Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


(Vát Wa Tây Tang 


Tác giả: Hà Mã 
Thể loại: Tiểu Thuyết 
Dịch giả: Lục Hương 
Biên soạn: Gió 
Website: http:/⁄/motsach.info 
Date: Ø7-December-2012 


Trang 1⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giới Thiệu Tác Phẩm 


Mật mã Tây Tạng - Cuộc truy tìm kho báu ngàn năm của Phật giáo Tây Tạng 


Cho dù là tác giả “hot” tại Trung Quốc hiện nay, tên tuổi thực và xuất thân cụ thể của Hà Mã 
vẫn là một bí ấn đối với độc giả. Những thông tin ít ỏi mà người ta biết được về anh là Hà Mã 
sinh ra người Tứ Xuyên, đã từng sống 10 năm ở Tây Tạng. Anh là người thích thích thám hiểm, 
từng một mình vượt qua Khả Khả Tây Lụ, rừng rậm nguyên thủy Xi Xuang Ba Na - là những 
khu vực hoang vu và hiểm nguy chết người tại Tâu Tạng. Kiến thức, kinh nghiệm và những ký 
ức anh thu được từ những chuyến đi đó cùng với lòng sau mê thám hiểm và khám phá văn hóa, 
một tài năng hư cấu xuất sắc đã giúp Hà Mã sáng tác nên bộ sách Mật mã Tây Tạng. 


Đầu năm 2008, Mật mã Tây Tạng mới xuất hiện trên internet đã trở thành một tác phẩm văn 
học mạng thu hút hàng triệu lượt đọc. Tác phẩm mau chóng lọt vào mắt xanh của các nhà xuất 
bản. Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh, đơn vị xuất bản tác phẩm cho biết, ban đầu nhà xuất bản 
dự định lần in đầu tiên sẽ là 100.000 bản, nhưng đơn đặt hàng của các tiệm sách lớn ồ ạt gửi 
đến, nên đã lên thành 200.000 bản. Chưa đầy một tuần sau khi phát hành, trong kho sách đã 
không còn sót lại cuốn nào. Trong khi đó, hơn một trăm nhà xuất bản trên khắp thế giới, bao 
gồm cả tập đoàn Penguin của Mỹ đang ra sức cạnh tranh giành quyền xuất bản Mật Mã Tây 
Tạng ở nước ngoài. Tác giả Hà Mã trở thành tác giả có sức thu hút nhất tại Trung Quốc. 


Mật mã Tâu Tạng đã trở thành cảm hứng cho một game online hiện rất thịnh hành tại Trung 
Quốc. 


Chuyến phiêu lưu dài tám tập sách trên đất Tây Tạng được mở ra tại một khán phòng trên đất 
Mụ. Trác Mộc Cường Ba - người đàn ông sinh ra trên đất Tây Tạng, hiện đã là một thương 
nhân thành danh, giàu có với nghề nuôi dạy và kinh doanh chó Ngao Tây Tạng. Nhưng, giữa bài 
phát biểu khai mạc cuộc thi chó Ngao quốc tế do công tụ mình tổ chức, Trác Mộc Cường Ba 
nhận được hai tấm ảnh bí ẩn khiến anh mất hết tự chủ, sẵn sàng vứt bỏ cuộc thi quay trở lại 
Trung Quốc. Hai tấm ảnh chụp một con chó ngao kỳ quái mà Trác Mộc Cường Ba nhất định tin 
rằng chính là Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết nghìn năm mà đất Tây Tạng vẫn lưu truyền. Không 
thể chậm trễ hơn, Cường Ba tìm cách thuyết phục người thầy vốn là giáo sư uyên thâm về chó 
ngao đi cùng anh về quê nhà Tây Tạng, lần theo dấu vết mà tấm ảnh hé lộ để tìm cho được Tử 
Kò Lân trong truyền thuyết. Nhưng, Trác Mộc Cường Ba không ngờ rằng trong chuyến đi định 
mệnh này, anh còn phải gánh vác trách nhiệm tìm kiếm cho được bộ Tạng kinh quý hiếm ngàn 
năm vốn do người Qua Ba giữ gìn. Và mọi chuyện sẽ ra sao khi giữa muôn trùng núi non hùng 
vỡ, thiên nhiên hiểm trở là những kẻ thù dấu mặt quyết săn đuổi hai thầy trò Trác Mộc Cường 
Ba? 


Mật mã Tây Tạng không chỉ tạo nên một hiện tượng xuất bản lớn đối Trung Quốc mà còn khiến 
hàng nghìn độc giả trở nên say mê thám hiểm. Sau khi được xuất bản, không chỉ các cửa hàng 
sách mà cả các cửa hàng bán dụng cụ thám hiểm cũng bày bán cuốn sách tại những vị trí trang 
trọng nhất. Mảnh đất Tâu Tạng từ xưa vốn chứa đựng nhiều bí ẩn lịch sử cũng như huyền thoại 
vẫn là nơi gọi mời những ai có khát vọng khám phá. Cuốn sách của Hà Mã giống như một trận 
cuồng phong thổi bùng lên khao khát được băng mình vào một trong những chốn hùng vĩ nhưng 


Trang 2/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng hiểm nguy nhất thế giới, để đích thân trải nghiệm những điều được Hã Mã diễn tả chỉ tiết 
với niềm sau mê vùng đất anh đã hơn mười năm ẩn dật. 


Tác phẩm này đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của các nhà phê bình như một đại 
hùng thư của thời hiện đại, thậm chí gọi đó là “Sử thi Hà Mã” bởi lượng kiến thức khổng lô vẻ 
thiên nhiên, con người, văn hóa mà đặc biệt là phật giáo Tâu Tạng mà Hà Mã đã đưa vào tác 
phẩm. Mật Mã Tây Tạng cũng thể hiện được tài năng kể chuyện đặc biệt lôi cuốn của Hà Mã 
khi anh khéo léo đan cái hàng trăm chỉ tiết liên quan đến truyền thuyết, lịch sử, khoa học, 
những cuộc săn đuổi rợn người hay những âm mưu tinh vi thâm hậu vào hành trình tìm kiếm của 
Trác Mộc Cường Ba. Đó có lẽ là những nét chủ đạo làm nên sức hấp dẫn cho bộ kỳ thư về vùng 
đất thiếng dưới góc nhìn thám hiểm này. 


Trang 3⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tảo I - Lời Mở Đầu 


Công nguyên năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán 
Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong cuộc tàn sát ấu, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và 
thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở đó họ dựng lên một ngôi thần miếu, đặt tên là Bạc 
Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ấn chứa biết bao báu vật Phật 
gia đã hoàn toàn biến mất trong lớp bụi lịch sử... 


Nhiều năm sau, Trác Mộc Cường Ba, một thương nhân đồng thời là kẻ ưa thích chó ngao Tây 
Tạng, loài chó dũng mãnh nhất thế giới, nhận được một phong thư lạ. Trong đó có hai bức ảnh 
chụp Tử Kù Lân, một loài linh thú từ thời viễn cổ, một con ngao hoàn mỹ nhất trên đời. Và thế 
là, không có gì có thể ngăn cản anh ta dấn thân vào một chuyến phiêu lưu vào sâu trong vùng 
đất băng giá khốc liệt Tây Tạng để truy tìm giấc mơ trọn đời. Để rồi, theo dấu Tử Kỳ Lân cũng 
là theo dấu Bạc Ba La thần miếu vĩ đại. Cả một nền văn hóa Tâu Tạng mênh mông và huyền 
hoặc đã dân dân hiện ra. Cùng một giáo sư khuyến học uyên thâm mà hiếu động, một chàng 
đặc nhiệm lực sĩ và bồng bột, và một kỳ nữ đỏng đảnh nhưng thuần hậu, Trác Mộc Cường Ba đã 
có cơ hội khám phá những kinh nghiệm sống tột cùng đáng sau mê... 


Trang 4/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1 - Bắt Đẫu Từ Wột Tấm Ảnh 


Phương Tân tự thấu rằng mình đã từng trải sự đời, không còn thứ gì có thể hấp dẫn nổi ông 
nữa, nhưng giờ đây, thứ Trác Mộc Cường Ba mang tới, đã lại một lần nữa khiến ông động lòng, 
ông nôn nóng muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến Trác Mộc Cường Ba xem trọng đến 
vậy. Trác Mộc Cường Ba lại trêu ngươi ông, lần chân mãi không chịu mở cái tráp vàng, thấu 
Phương Tân cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tráp, hai con mắt sắp rơi ra ngoài, mới đầu nó tới 
trước mặt ông, tôn kính nói: "Thầy giáo, xin mở ra xem thử đi " 


Bắt đầu từ một tấm ảnh 


Trác Mộc Cường Ba, cao một mét tám mươi bảy, chính xác là lưng hùm eo gấu, tóc dài, da mặt 
màu đồng cổ, toàn thân không chỗ nào không toát ra sức mạnh không giấu nổi. Nhưng thường 
ngày, gã là con người cực kỳ hoà nhã, đồ Tây thẳng thớm, đeo đôi kính gọng khoan nhỏ hình 
vuông, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, có người gọi gã là Trác tổng, cũng có người gọi gã là 
giáo sư, còn bạn bè thân thiết thật sự thì đều gọi gã là Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba, người Tạng, bốn mươi hai tuổi, tổng giám đốc Công tụ Nuôi Luyện Danh 
Khuyến Thiên Sư, cũng là giáo sư thỉnh giảng của khoa Sinh vật Đại học Phúc Đán, chuyên 
giảng về các giống chó nổi tiếng thế giới. Trác Mộc Cường Ba sinh tại một ngôi làng nhỏ có tên 
Đạt Nghĩa Nô Thố nằm tít sâu trong đất Tạng, kê sát khu không người, tên của gã, ý nghĩa vốn 
chỉ người có thể chiến thắng biển lớn. Gã không làm cha mẹ mình thất vọng, nay đã là tổng 
giám đốc công tụ có tài sản hàng trăm triệu Nhân dân tệ, cũng là giáo sư của một trường đại học 
danh tiếng, có thể nói là công thành danh toại, vốn lập nghiệp của gã, không phải thứ gì khác, 
chính là chó. 


Tiểu bang Pensvlvania, nước Mỹ. 


"Mấy nghìn năm nay, cả thế giới đều công nhận, giống chó hình thể lớn nhất, tính cách hung 
mãnh nhất, gọi là ngao. Đó là đặc sản của đất Tạng chúng tôi, đã tồn tại từ mấy nghìn vạn năm 
trước, cách đây khoảng hai nghìn năm thì lưu truyền sang Hụ Lạp, sau sang đế quốc La Mã, rồi 
lại do người Slave ở Đông Âu du nhập vào các nước châu Âu, đến nay trong cơ thể các loại chó 
nổi tiếng thế giới vẫn còn giữ được gien di truyền của giống ngao Tây Tạng - ở Lhasa, và khắp 
trên đất Tạng, giống chó độc đáo nhất phải tính đến ngao..." Trác Mộc Cường Ba đứng diễn 
giảng hùng hồn trên sân khấu bài trí lộng lẫu, kể cho các tân khách đến tham quan lịch sử của 
giống chó ngao Tây Tạng. 


Đây là lễ khai mạc giải đấu chó ngao đẳng cấp thế giới do công tụ gã xuất tiền tổ chức, một mặt 
để có thể tuyên truyền về ngao Tây Tạng trên các phương tiện truyền thông, nâng cao hiểu biết 
của mọi người về giống chó này, mặt khác cũng để giới thiệu cơ sở nuôi luyện của gã với người 
nuôi chó ngao toàn thế giới, cho bọn nó mở rộng tầm mắt, biết thế nào mới gọi là chó ngao 
chân chính. 


Trong hội trường, phóng viên các nước mấy trăm người, khách đến dự lễ khai mạc hơn tám 
nghìn người, trong số đó rất đông người yêu chó ngao từ trong nước đặc biệt bỏ công sang tham 


Trang 5⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dự. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Hiện nay, chó ngao thuần chủng một con giá khoảng 
trên trăm nghìn Đô la Mỹ. Tuy nói người nuôi chó ngao không ít, nhưng tôi có thể cam đoạn với 
các vị rằng, chó ngao thuần chủng nhất thế giới chỉ có ở cơ sở của chúng tôi, chó ngao tuyết, 
chó ngao đỏ, thiết bao kim, ở chỗ chúng tôi đều là loại ưu tú nhất..." 


Trong sảnh đầu người lố nhố, mọi người đều biết, vị tổng giám đốc Trác này, vốn xuất thân từ 
đất Tạng, chó ngao nuôi ở cơ sở của ông ta, trong nước tuyệt đối có thể đứng hàng thứ nhất, 
thứ nhì, còn bản thân ông ta cũng nghiên cứu rất sâu về chó ngao, tuyệt đối chưa bao giờ nhìn 
lâm. Những người có chó dự thi đấu lần này, ngoài hụ vọng giành ngôi hạng cao, không ai là 
không mong ngao của mình lọt mắt xanh Trác tổng, có thể vào cơ sở Nuôi Luyện Danh Khuuển 
Thiên Sư phối giống, để có những con ngao Tây Tạng thuần chủng hơn nữa. 


"Nếu Tạng ngao rời khỏi Tây Tạng, có còn gọi là ngao nữa không? " 


Thông thường khi Trác tổng nói chuyện, ai nấu chỉ uên lặng lắng nghe, ngong ngóng có thể học 
hỏi được chút ít kiến thức liên quan đến nuôi dưỡng huấn luyện chó ngao. Vậu mà, giữa một hội 
nghị lớn thế này, không biết là người nào, đột nhiên phá vỡ sự vên lặng, khiến tất thảy đều giận 
dữ, mấy người mua ngao lên tiếng phản bác tức thì: "Sao lại không gọi là ngao nữa? " 


"Chú mày cởi mẹ hết quần áo ra, có còn gọi là người nữa không? " 
"Đúng là vớ vấn! " 


Người kia rõ ràng không địch nổi bao người đang nổi giận, thoắt cái đã không thấu đâu, Trác 
Mộc Cường Ba cười cười ngăn mọi người lại, nói: "Không sai, chó ngao ở đất Tạng mới có được 
hình thể to lớn hung mãnh và khí chất lấn át của chúng. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao 
chó ngao ở cơ sở của chúng tôi so với những nơi khác, nhìn uy mãnh hơn, thần thái hơn, kỳ 
thực chó ngao ở chỗ chúng tôi, trước giờ vẫn luôn được chọn ở đất Tạng, nuôi thả trên đất 
Tạng, huấn luyện thuần hoá cũng trên đất Tạng, đấy tuyệt đối là chó ngao Tây Tạng chân 
chính." Đám đông giờ mới yên lặng trở lại, tiếp tục nghe Trác Mộc Cường Ba thuyết giảng. 


Tuy mọi người đều không biết ai vừa lên tiếng, nhưng Trác Mộc Cường Ba từ lâu đã chú ú, kẻ 
đứng bên cửa, mũ rộng vành sùm sụp, đeo kính râm, mặc áo khoác gió che kín mặt, vừa rồi 
chính là y đã lên tiếng hỏi. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn đường đường tự tin và hãnh diện, tiếp tục diễn giảng, gã lấy hình mấu 
con chó ngao ưu tú nhất của cơ sở, dùng máy chiếu chiếu lên bức tường phía sau, cả đám người 
phát ra những tiếng ô à kinh ngạc, làm Trác Mộc Cường Ba vô cùng thoả mãn. Sắc mặt cũng vì 
kích động mà hồng nhuận lên, gân xanh nổi gỗ khắp trán, biểu lộ gã bắt đầu hưng phấn dưới 
ánh đèn flash chớp sáng. 


Vừa lúc đó, một đứa nhỏ cầm thứ gì không rõ, chen qua hàng người lên phía trước, gần đến bục 
diễn giảng tới nơi thì bị mấy gã lừng lững chặn ngang lại. Trác Mộc Cường Ba liếc mắt, thấu trên 
người nó không có vũ khí gì để tấn công, trong tay chỉ cầm một vật nom giống phong thư, liền 
đưa mắt ra hiệu, đám vệ sĩ liền nhận lấu món đò nó định trao Trác Mộc Cường Ba, trực tiếp đưa 
cho gã. Đứa nhỏ đưa thư xong, lập tức chạy đi, cơ hồ như được người ta nhờ vả. 


Trác Mộc Cường Ba một tay chỉ bức ảnh lớn phía sau, miệng nói về sự xuất sắc và thuần chủng 
của chó ngao ở cơ sở của gã, tay kia bóc lá thư ra xem. 


Trang 6/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khoảnh khắc phong thư được mở ra, khuôn mặt gã vụt tắt nụ cười quen thuộc, toàn thân chợt 
đờ đẫn ngây ngẩn trên bục diễn giảng sáng rực ánh đèn. 


Mọi người đều đang chăm chú nghe Trác Mộc Cường Ba diễn giảng, gã vừa dừng lại, cả hội 
trường gần vạn người thành ra im phắc, chỉ còn tiếng cửa trập máy ảnh vang lên đâu đó trong 
các góc. Biến cố bất ngờ làm ánh mắt ai nấy dồn cả vào Trác Mộc Cường Ba, chỉ thấu gã mở 
mắt nhìn tấm ảnh trừng trừng, như người lạc hồn lạc vía, gương mặt mất sạch sắc hồng nhuận 
ban đầu, chuyển sang trắng bợt. Liên đó họ nhận ra Trác Mộc Cường Ba không còn tự chủ, từ 
một tau cầm thư, chuyển thành hai tay nâng nó lên, run rấu, khoé miệng hơi mấp máy, những 
người ngồi hàng đầu còn phát hiện, đuôi mắt Trác Mộc Cường Ba đang giật giật, rõ ràng là vô 
cùng kích động, đám phóng viên nhạy cảm không để lỡ thời cơ, lập tức giương máy quay lên ghi 
lại biến cố nàu. 


Ước chừng nửa phút sau, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bừng tỉnh, chộp lấy microphone, kêu 
lên: "Anh bạn, đợi chút! " Giọng gã lạc hẳn đi, trở nên khan khan chói tai, gã dường như không 
hề trông thấu các phóng viên và tất cả những người khác, chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, hỏi: 
"Ai đưa cho cậu thứ này vậy? ” 


Đứa nhỏ rõ ràng bị vẻ mặt của Trác Mộc Cường Ba làm sợ hãi, không đáp lại câu nào, chỉ 
hoảng hốt đưa mắt ra phía cửa, cuống cuồng chen khỏi đám người. Trác Mộc Cường Ba nhìn 
theo ánh mắt đứa nhỏ, người "áo gió kính đen" ban nãy đã biến mất từ lúc nào không hay. Gã 
không buồn tiếp tục diễn giảng, mà nhảy xuống khỏi bục cao, chen ra phía cửa. Cử chỉ đột ngột 
này khiến cả hội trường nhốn nháo, đám phóng viên chen lấn nhau len ra, nhóm vệ sĩ thì cố sức 
mở đường giúp Trác Mộc Cường Ba, người muốn xông tới trước, người muốn lui lại phía sau, 
tình hình nhất thời hoàn toàn không thể khổng chế. 


Giữa lúc hỗn loạn, Trác Mộc Cường Ba biến mất! Mọi người xôn xao bàn luận, đứa nhỏ kia rốt 
cuộc đã đưa thứ gì cho Trác Mộc Cường Ba, sao gã có thể để mất mặt ngay trước ống kính 
phóng viên, bất chấp cả lễ khai mạc trọng thể mà đích thân đuổi theo. Một điều càng bất ngờ 
nữa là sau đó mấy ngàu, trong giải thi đấu chó ngao đẳng cấp nhất thế giới nàu tuyệt nhiên 
không thấy bóng dáng Trác Mộc Cường Ba, người đề xướng và chủ trì giải đấu. Có người bảo đó 
là thư tống tiền, bên trong là ảnh Trác Mộc Cường Ba và tình nhân của gã thông gian, mấu 
người ngồi hàng đầu rõ rành nhìn thấu ảnh trong bì thư, cho nên khối người tin giả thiết nà, 
còn đám phóng viên thì chắc mẩm không có lửa, sao có khói, càng đổ thêm dầu vào lửa, đặc tả 
dông dài, nhất thời, tiếng tăm Trác Mộc Cường Ba giờ đây thành ra lại lớn gấp cả hai chục lần 
so với hai mươi năm về trước. 


Trong khi các phóng viên đang khuấy động ồn ào câu chuyện, Trác Mộc Cường Ba đã ở 
Thượng Hải, tại nhà giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba chỉ là giáo sư thỉnh giảng, còn 
Phương Tân là giáo sư động vật học thực thụ, chuyên nghiên cứu các giống chó, năm nay đã sáu 
lăm tuổi, từng là thấy hướng dẫn nghiên cứu loài chó của Trác Mộc Cường Ba, về sau trở thành 
đôi bạn hợp tác chuyên nghiên cứu chó ngao Tây Tạng, nhưng giáo sư Phương Tân chỉ dừng lại 
ở khía cạnh học thuật, kiên quyết phản đối việc dùng Tạng ngao để kinh doanh, khiến bọn họ 
phân lụ mỗi người một ngả. Về sau sự nghiệp kinh doanh của Trác Mộc Cường Ba lên như diều 
gặp gió, còn giáo sư Phương Tân vẫn chỉ là một nhà nghiên cứu vô danh, nhưng để biểu thị lòng 
cảm tạ giáo sư Phương Tân vì sự khơi mở và hỗ trợ chuyên môn về thuộc tính sinh vật, Trác 
Mộc Cường Ba hết sức ủng hộ công tác học thuật của ông, nay giáo sư đã trở thành nhân vật có 
uy tín trong giới học thuật chuyên nghiên cứu loài chó, con chó nào muốn trở thành danh 


Trang 7⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khuyển cấp quốc tế, cách tốt nhất chính là được giáo sư công nhận. Mới đây, ông bắt tay viết 
một luận văn về huuết thống Tạng ngao, gần như là biên soạn một bảng phả hệ cho chó ngao 
Tâu Tạng trên toàn thế giới, sau này ai muốn truy tông tích chó ngao, đều phải dò tìm trong đó. 
Bản luận văn được viết để tham gia hội nghị sinh vật học Matthew Liva, nghe nói hội nghị lần 
này sẽ trao cho giáo sư Phương Tân giải thưởng đặc biệt, ý nghĩa không khác gì giải Nobel Động 
vật học, là vinh dự tối cao đối với các nhà Động vật học. 


Phương Tân tóc đã bạc trắng từ lâu, nhưng tinh thần vẫn còn rất quắc thước, hai mắt sáng rực 
có thần, ông châm điếu thuốc Trung Hoa theo thói quen, rít một hơi, rồi nói: "Tuần sau tôi đi 
Đức tham dự hội nghị sinh vật học, nghe nói anh mang đến một thứ rất đặc biệt? Là thứ gì có 
thể khiến anh bỏ cả cơ hội thể hiện mình ở cuộc thi chó ngao bên Mỹ mà bay về Thượng Hải 
thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo (gã vẫn giữ cách xưng hô này), xin xem thử thứ này..." Vừa 
nói, gã đặt chiếc va li nhỏ trên tay xuống bàn. Đó là chiếc va li chống trộm bằng thép chuyên 
dùng vận chuyển tiền, bên ngoài bọc da. Phương Tân giờ mới để ú thấy Trác Mộc Cường Ba đã 
dùng còng tau cẩn thận khoá chiếc va li đó vào tau gã. Phương Tân giật mình kinh ngạc, phải 
biết rằng, Trác Mộc Cường Ba đã hai lần đoạt chức quán quân Khố Bái (còn gọi là Suất Túc 1) 
của đặc khu Tây Tạng, bản thân rất giỏi võ, cảnh sát bình thường cũng không phải là đối thủ của 
gã, gã từng giúp người ta mang một viên kim cương giá tới hai mươi triệu Đô la, bất quá cũng 
chỉ tuờ tiện tìm một cái túi vải bọc lại, cho vào túi áo, xưa nau chưa bao giờ thấu gã mang thứ gì 
mà cần thận như vậu. 


Nhưng sau khi Trác Mộc Cường Ba mở va li, Phương Tân lại càng kinh ngạc hơn, trong va li đặt 
một cái tráo vàng hình vuông, mỗi cạnh chừng ba mươi xăng tỉ mét, phù điêu khắc bên trên 
sống động như thật, bốn góc khảm thứ ngọc mắt mèo hiếm thấy, hạt nhỏ nhất cũng phải đến 
mười ba carat. Phương Tân biết, đây là tráp báu vật gia truyền của Trác Mộc Cường Ba, chỉ 
riêng giá trị của tráp đã không thể dùng tiền mà tính rồi, chiếc tráp này, hồi trước dùng để kinh 
Phật, về sau truyền đến đời bố Trác Mộc Cường Ba, kinh Phật hiến tặng cho nhà nước, được coi 
là bộ kinh thánh Ninh Mã hoàn chỉnh duy nhất được "thỉnh" vào cung Bố Đạt La, chiếc tráp nàu 
từ đấu luôn để trống, Trác Mộc Cường Ba thường hay cười cười huênh hoang, cả đời này chỉ sợ 
không tìm được thứ gì có thể đặt vào trong tráp này nữa. Nhưng hôm nay, lại có thứ gì được đặt 
vào trong đó đây? 


Phương Tân tự thấy rằng mình đã từng trải sự đời, không còn thứ gì có thể hấp dẫn nổi ông 
nữa, nhưng giờ đây, thứ Trác Mộc Cường Ba mang tới, đã lại một lần nữa khiến ông động lòng, 
ông nôn nóng muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến Trác Mộc Cường Ba xem trọng đến 
vậu. 


Trác Mộc Cường Ba lại trêu ngươi ông, lần chẳn mãi không chịu mở cái tráp vàng, thấy Phương 
Tân cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tráp, hai con mắt sắp rơi ra ngoài, mới đầu nó tới trước mặt 
ông, tôn kính nói: "Thầy giáo, xin mở ra xem thử đi! " 


Phương Tân đeo găng tay bằng tơ trắng, cẩn thận mở chiếc tráp ra, trong tráp không có thứ gì 
khác, chỉ có một thứ duy nhất - ảnh! Nhưng nét mặt Phương Tân cũng giống như Trác Mộc 
Cường Ba khi vừa nhìn thấy thứ này vậy, đờ đẫn như khúc gỗ! 


Bí mật trong tấm ảnh 


Trang 8/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nói một cách chính xác, trong tráp để hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất có bối cảnh thảo nguyên 
mênh mông, dăm khóm cây bụi lúp xúp mọc rải rác trên trảng cỏ, trời xanh mây trắng, chính 
giữa nổi lên một cơn gió lốc màu đen. Nhìn kỹ lại, thì ra không phải gió, mà là cái bóng lờ mờ 
của một con vật, cả tấm ảnh rất mờ, người thạo nghề nhiếp ảnh đều biết, đó là do tay người 
chụp run quá, nhưng vẫn có thể mang máng nhận ra bộ lông con vật. Tấm ảnh thứ hai, bối cảnh 
vẫn là thảo nguyên, nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ra vị trí chụp ảnh không hề thay đổi, cũng dãy núi 
đó, cũng chính những bụi cây đó, ngay cả ngọn cỏ cũng giữ nguyên vị trí, chỉ có cảnh trời xanh 
mây trắng bị sắc đêm thay thế, có nghĩa là người chụp ảnh đã phục nguyên tại chỗ từ sáng sớm 
đến tối mịt không hề nhúc nhích. Bóng đen kia đã chìm hẳn trong màn tối, nhưng tấm ảnh thứ 
hai rõ hơn tấm thứ nhất, bởi vì cái bóng cách điểm đặt máy ảnh gần hơn, thêm nữa còn đối diện 
với vị trí của người chụp. 


Trên tấm thứ hai, cái mặt mờ mờ hình như là của sư tử đực châu Phi, những nếp nhăn trên cổ 
liền với lông bờm giống hoa hướng dương ôm lấy khuôn mặt. Nhưng xem thân thể nó thì khác 
hẳn sư tử; sư tử châu Phi, vì nguyên nhân địa lý, khí hậu, chỉ quanh đầu và sau gối mới có tí lông 
bờm, còn con vật này, toàn thân phủ kín lớp lông vừa dày vừa dài, ụ hệt một con bò Yak, dũng 
mãnh và tráng kiện. 


Giáo sư Phương Tân cảm hai tấm ảnh lên, hồi lâu không nói được tiếng nào, hình thể như bò 
Yak Tây Tạng, đầu sư tử, đường nét như báo, con vật phủ kín lông đen trong tấm ảnh, mỗi múi 
thịt trên cơ thể đều phác thành những đường nét gần như hoàn mỹ, bên trong ẩn chứa sức 
mạnh vô song, thoạt nhìn tựa như một mũi tên có thể lao vút bất cứ lúc nào, từng động tác 
không khác gì của một động vật họ mèo đang thủ thế chực vọt đi. Nhưng ông biết chắc chắn, 
đây là một động vật họ chó, đầu vuông tai nhỏ, mõm ngắn nhưng miệng há cực rộng, lưng 
thẳng bụng thon, bốn chân to như cây cột, bất luận là nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đâu cũng 
chính là một con chó ngao Tây Tạng đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, không phải là Tạng ngao thông 
thường, Tạng ngao thông thường không lớn như vậy, không chắc nịch như vậy, không dũng 
mãnh và điểm tĩnh uy nghi như vậy, nó hiện lên lừng lững, tựa người khổng lỗ bằng thép, lẫm 
liệt khí chất của bậc vương giả, dã tính trời sinh khiến ánh mắt như bao trùm trời đất, vô cùng uụ 
phong lao đi giữa chốn thảo nguyên. 


Giáo sư Phương Tân ngắm suốt nửa giờ đồng hồ, không nói năng gì, Trác Mộc Cường Ba mỉm 
cười nhìn ông, gã biết giáo sư đang nghĩ gì, trong đầu ông giờ đây chắc hẳn là một vùng trắng 
xoá, giống như gã lúc nhác trông thấy hai tấm ảnh nà vậu. Bởi vì chỉ như trong ảnh mới có thể 
gọi là Tạng ngao chân chính, chỉ ở trên cao nguyên mới có được bầu trời xanh trong vắt như 
thế, mây trắng sà xuống cách mặt đất thấp như thế, chừng như vươn tay ra là có thể gỡ được 
một cụm, những khóm cây kia, nào tuyết tùng, ma hoàng, liễu lá cứng, đều là những loài thực 
vật đặc sắc của cao nguyên, ngoài ra còn dăm ba loài thực vật đặc sắc của cao nguyên, ngoài ra 
còn dăm ba loài gần như chỉ ở đất Tạng mới có. Riêng con ngao, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư 
Phương Tân đều là những bậc lão làng trong giới, chẳng cần đến cái liếc mắt thứ hai đã có thể 
chắc chắn đây là con ngao tuyệt nhất mà họ từng thấy, hình thể hoàn mỹ nhất, khí chất hoàn 
mỹ nhất, càng hiếm có là, con ngao này còn sở hữu một cái gì đó không con Tạng ngao nào 
khác có được, tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ mà tả nổi là cái gì. Trác Mộc Cường Ba cố 
kiểm chế hơi thở, lấy tay gõ nhẹ lên đùi, mỗi lần nhìn hai tấm ảnh này, gã đều kích động đến 
muốn khóc, không kiểm soát nổi đôi tay, cho dù đã xem đi xem lại vô số lượt, thế mà các ngón 
tau lúc nàu cũng chỉ miễn cưỡng không run rầu. 


Trang 9/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân tháo cặp kính lão xuống, một lúc sau, lại đeo lên, sau đó lại tháo xuống, cứ lặp đi 
lặp lại như vậy đến mấy chục lần, rồi mới ấn mạnh tay chỉ vào tấm ảnh nói: "Không thể nào, 
đây là giả, ảnh do máy tính dựng thôi! ” 


Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, chỉ tay vào giáo sư, sắc mặt bỗng trắng bệch, gã không thể 
ngờ giáo sư Phương Tân xem lâu như vậy, mà lại đưa ra kết luận như thế, nếu ông không phải 
là người gã tôn kính, chỉ e là gã đã lập tức ra tau đánh người rồi. 


Giáo sư Phương Tân ra hiệu cho gã bình tĩnh lại, chỉ vào tấm ảnh nói: "Chúng ta xem tấm này 
trước, đây là ảnh chụp ban ngày, tuy bối cảnh rất mơ hồ, nhưng những loài thực vật trong ảnh 
vẫn có thể phân biệt rõ ràng được, anh xem, đây là vân sam Tứ Xuyên, nhìn đường kính thì 
chắc đã trưởng thành, chiều cao của chúng khoảng ba mươi đến bốn mươi mét, còn cả cây tuyết 
tùng bên cạnh con ngao này nữa cũng đã trưởng thành, chiều cao có lẽ khoảng mươi đến mười 
lăm mét, nếu vị trí của người chụp ảnh là cố định, chúng ta có thể lấu mắt đo để suy đoán ra 
khoảng cách giữa hai gốc cây nàu với con vật, trên cùng một đường thẳng, dựa vào tỷ lệ thu 
nhỏ, vậy là tính ra được chiều cao của nó. Tôi tính sơ sơ một chút, nếu nó quả có thật thì vai nó 
phải cao từ một mét hai đến một mét tư, vậy thì, lúc nó đứng dựng lên, chiều cao phải hơn hai 
mét rưỡi, đó không còn là chó nữa rồi, căn bản là một con nghé thì đúng hơn. Những con chó 
mà tôi từng tiếp xúc, con cao nhất vai cũng không quá một mét linh năm, mà theo tất cả các 
báo cáo hiện nay, con chó cao nhất đứng dựng lên cũng không quá hai mét mốt. Chiều cao của 
chó ngao thế nào thì anh cũng biết, vai cao khôn thể quá tám mươi xăng ti mét, chiều dài không 
quá một mét rưỡi, anh đã bao giờ thấy con chó to như thế này chưa? " 


Trác Mộc Cường Ba kích động nói: "Nhưng, chó ngao đúng là chủng loại to nhất trong loài chó, 
chó bốn xích 2 là ngao, vốn chữ `ngao' trong tiếng Hán là để chỉ giống chó to lớn giỏi đánh 
nhau, chó chăn cừu, chó săn của Đức, chó Đan Mạch, chó Saint Bernard của Thuy Sĩ, những 
giống chó được cả thế giới công nhận là hình thể lớn nhất, cũng đều mang huyết thống của 
ngao. Vì vậu, có một con ngao hình thể đặc biệt to lớn cũng không phải là điều gì kỳ quái." 


"Đặc biệt to lớn? " Giáo sư Phương Tân nhếch mép cười: "Không sai, nhưng anh phải biết rằng, 
môi trường sinh tồn của nó là ở đâu, là cao nguyên, cao nguyên cao nhất thế giới, cao nguyên 
Thanh Tạng.” 


Trác Mộc Cường Ba đỏ mặt, lắm bẩm nói: "Vậu... vậy thì sao chứ? " Gã biết rõ, kiến thức 
chuyên môn của mình vẫn không so được với thầy giáo. 


Phương Tân nói: "Cao nguyên là môi trường sống rất đặc thù, không khí loãng, hàm lượng ô xụ 
thấp, các giống loài đều đã thích nghi với môi trường không khí thiếu ô xụ, địa thế cao dần thì 
hình thể hấp dẫn, động vật ở đây đa phần đều rất lùn nhỏ, da dày lông dài, bốn chân to mà 
ngắn, để tiết kiệm năng lượng cần cho máu vận chuyển ô xụ trong cơ thể, bảo đảm cho đầu óc 
được tỉnh táo. Anh đã học qua rồi, các loài vật trên cao nguyên, hình thể đều thấp nhỏ hơn 
đồng loại ở những khu vực có độ cao so với mực nước biển thấp hơn, còn trong tấm ảnh nàu, có 
một cây dương xỉ lùn chỉ sinh trưởng ở vùng cao, cũng có nghĩa là, con chó ngao trong bức ảnh 
này, sinh sống ở một nơi còn cao hơn cả nơi sinh sống của những con chó ngao đồng loại, vậu 
thì nó không thể có hình thể cao lớn hơn đồng loại được." Phương Tân nói xong, mở máu tính 
trên bàn, chậm rãi tiếp tục, "Chúng ta dùng máy tính phân tích, anh hãy xem độ nét của tấm 
ảnh, , chỉ số nhoè của cỏ chỉ 2, 4, có thể cho là do tau người chụp không vững gây ra, nhưng 
anh xem chỉ số nhoè của con cái quái nàu xem, lại cao đến 6.7, máy chụp ảnh thông thường, từ 


Trang 10⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lúc mở cửa trập đến khi ánh sáng ùa vào, thời gian từ 0, 005 đến 0, 01 giây, cũng tức là, trong 
một phần hai trăm giây, con quái này di động hai mươi xăng ti mét hoặc nhiều hơn, chúng ta 
tính tương đương ra, vận tốc của nó có thể đạt tới bốn mươi mét một giây, hau một trăm bốn 
mươi ki lô mét một giờ, nhưng, báo đốm là động vật chạy nhanh nhất trên lục địa, tốc độ cao 
nhất chẳng qua cũng chỉ một trăm hai mươi ki lô mét một giờ, anh cho rằng, con ngao này, 
chạy nhanh hơn cả báo đốm Ghê pa hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba bắt đầu hơi nhụt chí, lắm bảm nói: "Nhưng, thầy giáo, chỉ số nhoè rất 
không ổn định, dựa vào mức độ thấp nhất là một phần trăm giây để tính, tốc độ của nó chỉ 
khoảng tám mươi ki lô meté một giờ, tốc độ bộc phát trong khoảng khắc của một con ngao, 
hoàn toàn có thể đạt được yêu cầu này." 


Phương Tân gật đầu: "Được rồi, vậy coi như tốc độ có thể đạt yêu cầu đi, chúng ta sẽ phân tích 
huyết thống của nó, chó ngao trên thế giới hiện nay hầu như đều bắt nguồn từ Thanh Tạng, 
tổng cộng có ba loại bảy loại chi sáu họ, màu lông có đen tuyên, trắng tuyển, nâu đỏ, màu xám, 
chân vàng lưng đen, có ngao vàng, cũng có cả ngao đỏ, ngao mắt trắng đầu sư tử, ngao song 
đồng báo hiếm gặp, nhưng anh nhìn con này mà xem, màu lông của nó, anh nhìn thật kỹ đi, 
đây không phải màu đen, cũng không phải màu nâu, nếu đúng là nó tồn tại, đâu căn bản là một 
giống ngao chưa bao giờ xuất hiện. Lông của nó, màu tím, thứ màu tím đỏ cực sậm." Phương 
Tân nói tới đây, vô thức đưa tay lên nâng kính, gương mặt trở nên nghiêm túc, sự tồn tại của 
một giống ngao như vậy chính là sự khiêu chiến với uy tín trong chuyên ngành của ông, thậm 
chí cơ hồ là một sự miệt thị. 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm một mình, không ngừng muốn giải thích gì đó, nhưng gã lại thấy 
cực kỳ khó khăn, dù gì trong lĩnh vực học thuật này, gã chỉ là học trò của Phương Tân, tuy đã 
phát triển cơ sở nuôi chó ngao rất chỉnh tê lớp lang, nhưng nói về kiến thức học thuật, gã còn 
xa mới bì được với thầu của mình, làm sao có thể thuyết phục được giáo sư Phương Tân tin chứ, 
xét cho cùng ngay cả người đưa cho gã tấm ảnh này cũng không biết nó từ đâu mà có cơ mà. 


Phương Tân lại đưa ra thêm bằng chứng: "Thứ màu sắc này, thứ tốc độ và hình thể này, rất 
giống hình tượng chó ngao lý tưởng mà người nào đó đã dùng máy tính dựng lên, máy tính dùng 
độ phân giải màu 32 bit, nau vẫn chưa bằng được độ phân quang hoá học, vì vậu khi dựng màu 
đen dễ bị nhạt đi thành màu tím đỏ sậm, hai màu này khác nhau không nhiều, người dựng ảnh 
rõ ràng cũng không phải chuyên môn nghiên cứu chó ngao, anh ta biết được một số đặc tính 
của ngao, nhưng lại quá khoa trương và làm hoàn mỹ ở một số chỗ, thành ra lại lộ sơ hở." 


Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba mô hôi đảm đìa, liền chuyển sang khuyên giải, "Được rồi, 
tôi biết anh vẫn luôn muốn tìm một con ngao tốt nhất thế giới, vì vậy mà anh quá mẫn cảm với 
những con ngao ưu tú, đến nỗi nhất thời không phân biệt được thật giả, chuyện nàu cũng không 
trách anh được. Thử nghĩ xem, bao nhiêu chuuên gia lão làng cả đời nghiên cứu cổ vật mà cũng 
có lúc nhìn lầm, huống hồ anh không chuyên nghiên cứu giống chó ngao này.” 


"Không! " Trác Mộc Cường Ba kiên quuết ngấng đầu lên, nói: "Thầy giáo, tôi tin đâu là một con 
ngao thật, đúng là nó sống ở đất Tạng, giờ cũng đang ở đó, tôi... tôi đã quyết tâm rồi, tôi phải đi 
tìm nó, lần này đến gặp thầy, vốn muốn xin thầy một gợi ý, nếu thầu đã không tin sự tồn tại của 
nó là sự thật, thì tôi đành một mình đi tìm nó vậy." 


Phương Tân nhìn người học trò đắc ý nhất và người bạn hợp tác tốt nhất từ trước tới nay, không 


Trang 11⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khỏi mềm lòng vuốt khẽ lên đầu gã, nhẹ giọng hỏi: "Cường Ba, con trai ta, là thứ gì khiến anh 
cố chấp và kiên định như thế? Anh hạ quyết tâm lớn như vậy, lẽ nào muốn tìm con vật sống 
trong máy tính này? ” 


Trác Mộc Cường Ba cảm mấy tấm ảnh trong tay Phương Tân, chỉ vào tấm thứ hai nói: "Thầy 
giáo, thầu xem, đây là mắt nó, tôi vừa nhìn đã thấy đôi mắt này, chính đôi mắt này cho tôi biết, 
nó đích thực tồn tại." 


Giáo sư Phương Tân lại quan sát tấm ảnh thứ hai lần nữa, bộ mặt hướng thẳng về máu ảnh của 
con ngao, những chỗ khác đều hơi mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt là rất sáng trong. Ông nhìn vào 
đôi mắt ấy, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, con mắt sâu thẳm, lấp lánh trước màn đêm đang 
buông xuống, tựa như sao sáng trong đêm, toát lên một thứ ma lực làm người ta sợ hãi, vẻ mạnh 
mẽ và khí chất trong đôi mắt ấy hiển hiện sự ngông cuồng tự đại. Trác Mộc Cường Ba kiên 
quyết nói: "Một tấm ảnh dựng bằng máy tính, làm sao có được đôi mắt sinh động như thế, đây là 
đôi mắt sáng nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Thầy giáo, thầy có biết cảm giác khi tôi lần 
đầu tiên nhìn thấu nó không? Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn ngây ra...." 


Người điên đầu tiên 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong tay, tựa như bị người ta đập một gậy 
giữa đầu, trong lòng ngoài chấn động ra, chỉ còn chấn động, hình ảnh chân thực trong tấm ảnh, 
chớp mắt đã nắm giữ linh hồn gã. Gã giống một nhà nghiên cứu đã dành cả đời ra nghiên cứu 
hoá thạch khủng long, bỗng nhiên, lại thấy một con khủng long sống sờ sờ ở khoảng cách gần, 
còn là loài khủng long hiếm thấy nhất nữa, đứng sừng sững ngay trước mặt, chỉ vươn tay là có 
thể chạm tới, tâm trạng kích động của gã có thể tưởng tượng ra được. Một tiếng nói phát ra tự 
đáy lòng, phảng phất như lời kêu gọi từ thời viễn cổ, nhưng lại hết sức chân thực mà thân thiết: 
"Đi đi, đi tìm nó, vì linh hồn và tín ngưỡng của ngươi, vì giá trị tồn tại của ngươi. Cuộc đời nàu 
của ngươi lẽ nào không phải vì được nhìn thấy nó mà tồn tại hau sao? " Bỗng nhiên gã lại bắt 
đầu chế giễu chính mình, "Vẫn còn ở đây `oắc oắc' giảng bài cho người ta sao, chủ nhân của 
tấm ảnh kia đang cười nhạo ngươi, ngươi căn bản chưa hề thấy qua chó ngao chân chính, ngươi 
căn bản không biết ngao là thế nào! " 


Gã ngây ngần ra một lúc lâu, rồi đột nhiên sực tỉnh, như lên cơn điên truy hỏi cậu bé đưa thư về 
lai lịch của tấm ảnh, nhưng cậu bé chẳng biết chút nào. Trác Mộc Cường Ba không còn để ý gì 
nữa, nhảy xuống bục diễn giảng, gã biết, chủ nhân bí mật kia vừa rồi vẫn còn đứng ở cửa, nếu 
để lỡ cơ hội này, cả đời gã cũng không biết được con ngao này ở nơi nào, bức ảnh này từ đâu 
mà ra. 


Nhưng lúc đó quá ồn ào hỗn loạn, Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới chen ra được khỏi hội 
trường, đừng nói là chủ nhân tấm ảnh, đến cả thằng bế choai choai đưa thư kia cũng đã không 
thấy đâu. Trác Mộc Cường Ba như phát điên, hỏi người qua đường, hỏi tài xế lái xe, hỏi từng 
người mà gã gặp phải, có thấu một người cao chừng mét bảy, mặc áo gió, đeo kính đen, đội mũ 
lưỡi trai hau không. Nhưng không ai nhìn thấu người nào ăn mặc đặc biệt nổi bật như thế cả. 


Gã như mất đi ba hồn bảy vía, thân thể cao lớn lập tức không còn sinh khí, trở nên ủ rũ, chẳng 
còn tâm trí nào tham gia thi đấu chó ngao nữa, tuy là người kêu gọi đồng thời cũng chủ trì giải 
đấu, nhưng sau đó gã không hề đáo qua nơi thi đấu lấy một lần. Trác Mộc Cường Ba hệt con 
bệnh thần kinh, cơm không ăn nổi, ngủ cũng không yên, cả ngày cứ ngây ngẩn ngần nhìn hai 


Trang 12/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tấm ảnh trên tay, xem đi xem lại, tấm ảnh đó tuy mờ mờ không rõ, nhưng Trác Mộc Cường Ba 
gần như có thể đếm được số lông trên mình con ngao đó, gã biết ở chân sau, chố phía trên 
ngón chân thứ ba của con ngao tầm hai xăng ti mét, đếm từ trước ra sau, sợi lông thứ ba mươi 
sáu bị chẻ nhánh; gã còn biết, ngón đầu tiên ở chân trước bên trái của con ngao, móng chân có 
một vết ngần. Tất cả những chỉ tiết trong ảnh gã đều biết hết, điều duy nhất mà gã không biết 
chính là, hai tấm ảnh này do ai chụp, và chụp ở nơi nào. 


Nếu không có cú điện thoại đó, Trác Mộc Cường Ba có lẽ cả đời nàu cứ vẫn tiếp tục chìm đắm, 
bởi vì hai tấm ảnh đã đoạt mất của gã khả năng suy tư. Điện thoại treo một lúc lâu, Trác Mộc 
Cường Ba vẫn không đứng dậy, bởi vì sẽ có người nghe điện thoại, bên cạnh gã có thư ký, có 
giám đốc nghiệp vụ, có vệ sĩ, điện thoại công việc xưa nay gã chưa bao giờ tự nghe cả, còn 
những người biết được số điện thoại cá nhân của gã, chỉ giới hạn trong mấy bạn bè thân thiết 
nhất mà thôi. 


Cô Hoáắc nhẹ đấy cửa, thấp giọng nói: "Tổng giám đốc Trác, là điện thoại tìm ông." 


Trác Mộc Cường Ba mặt ủ mày chau, nhạt giọng nói: "Nói tôi không ở đây, mấy ngày này, điện 
thoại gì cũng không bảo tôi không ở đây hết." 


Cô Hoắc cúi đầu khó xử: "Nhưng, người gọi điện nói, chỉ cần nói với ông về tấm ảnh, nhất định 
ông sẽ nhận điện thoại." Đến khi ngắng đầu lên, cô kinh ngạc nhận ra, Trác tổng đã không còn 
ở phòng nghỉ nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt ống nghe, gượng gạo nói bằng tiếng Anh: "Anh bạn, có phải anh 
là người đưa cho tôi hai tấm ảnh đó? Xin anh đừng gác máy, bất luận anh có vêu cầu gì, đều có 
thể thương lượng được." 


Bên kia đầu dây im lặng giây lát, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy tim đập dồn cơ hồ nghẹt thở, 
tựa như trong khoảnh khắc chờ bị tuyên án tử hình vậy, cuối cùng, người bên kia đầu dây nói: 
"Tấm ảnh đó, là... là chó đúng không? " Một giọng thanh niên, lại là tiếng phổ thông chính 
cống. 


Trác Mộc Cường Ba lập tức nói: "Phải, phải, là giống chó tốt nhất. Anh đang ở đâu, chúng ta 
gặp mặt nói chuyện nhé? ” 


Người bên kia ngần ngừ nói: "Thực ra, tôi gửi anh hai tấm ảnh đó, chỉ là muốn xác nhận một 
chút, tôi nghĩ không cần gặp mặt nói chuyện đâu? " 


Trác Mộc Cường Ba như người chết đuối khó khăn lắm mới vớ được khúc câu cứu mạng, nào 
chịu buông tay, lập tức nói: "Cần chứ, cần chứ, anh muốn xác nhận gì? Tôi có thể thoả mãn bất 
cứ yêu cầu nào của anh, tôi cần phải gặp anh nói chuyện, nếu anh rảnh, giờ tôi sẽ lái xe đến 
luôn." 


Người kia lầm bẩm: "Không cần làm lớn vậy chứ, hì! " Hình như có chút bất ngờ, người ấy phát 
ra một tiếng cười lạ lùng. 


Năm phút sau, Trác Mộc Cường Ba đến bệnh viện Andrea, trước cửa bệnh viện, gã nhìn thấu 
người gửi cho mình hai tấm ảnh, một anh chàng Trung Quốc, chừng mười bảy mười tám tuổi, 
dáng dong dỏng, có vẻ kiêu kỳ, anh ta tự giới thiệu tên là Đường Minh. 


Trang 13/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vừa xuống xe Trác Mộc Cường Ba đã hỏi: "Cậu muốn xác nhận điều gì? Lẽ nào cậu cũng không 
biết tấm ảnh đó từ đâu mà có? " 


Đường Minh nhếch nhếch mép, nói: "Đương nhiên tôi biết tấm ảnh này từ đâu ra, tôi chỉ muốn 
xác nhận lại một chút, đâu có đúng là con ngao không, ngao chính cống ấy." 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Đương nhiên là đúng, trên thế giới nàu, không có Tạng ngao nào cao 
quý hơn nó nữa, nó mới thực sự là ngao của loài ngao." 


Đường Minh ngại ngùng gãi đầu, nghi hoặc nói: "Ý của tôi không phải vậu, ý của tôi là, nó có 
tôn tại thật không? Hay chỉ là một kiểu ảo giác? " 


"Áo giác? " Trác Mộc Cường Ba nói, "Làm sao mà là ảo giác được? Lẽ nào cậu chưa hỏi người 
chụp ảnh sao? Tấm ảnh này rốt cuộc từ đâu mà có? ” 


Đường Minh lầm bẩm nói: "Nhưng, tôi hỏi rất nhiều người rồi, bọn họ cũng là chuyên gia nuôi 
chó, bọn họ đều nói đây là giả, còn có người nói đó là ảnh dựng bằng máy tính nữa." 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt vai Đường Minh, nôn nóng hỏi: "Người chụp ảnh đâu? Tìm người 
đó ra đâu, chúng ta cùng hỏi anh ta, không phải vậy là rõ hết cả sao? " 


Đường Minh bị gã nắm đau quá, vội lùi lại một bước, không ngờ sức lực của vị giáo sư dáng vẻ 
phong nhã này lại mạnh đến kinh người, anh ta xoa xoa vai nói: "Người chụp ảnh là anh trai tôi, 
giờ không thể hỏi anh ấy được gì nữa rồi." 


Trác Mộc Cường Ba kích động, lại chụp lấy Đường Minh, nhưng bị anh ta tránh ra trước một 
bước, gã vội nói: "Anh trai cậu ở đâu? Mau dẫn tôi đi gặp anh tal " 


Đường Minh nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt kỳ quái, xem ra chưa gặp người nào điên 
cuồng như vậy, nghĩ ngợi giây lát, rồi nghiêng đầu nói: "Đi theo tôi! " Không ngờ lại quay đầu đi 
vào bệnh viện Andrea. 


Bệnh viện Andrea, bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nước Mũ. 


Trong phòng bệnh, Trác Mộc Cường Ba gặp anh trai Đường Minh, cũng nhìn thấy thêm nhiều 
bức hình nữa. 


Anh trai Đường Minh nằm trên giường, vẻ mặt từa tựa Trác Mộc Cường Ba lúc nhác thấy tấm 
ảnh, cứ ngây ngây dại dại nhìn lên bức tường dán chỉ chít ảnh. Đột nhiên thấu người lạ đi vào, 
anh ta lập tức run lên như cầy sấy, Đường Minh không thể không bước tới khe khẽ vỗ về, dịu 
dàng nói mấy câu an ủi để anh trai bình tâm lại. Đường Minh giới thiệu, anh trai anh ta tên 
Đường Thọ, lớn hơn năm tuổi. 


Đường Thọ cao ngang Đường Minh, nhưng thân hình vạm vỡ hơn hẳn, da đen như sắt, thoạt 
nhìn vô cùng khỏe khoắn, tóc húi cua một phân, sợi nào sợi nấy dựng đứng như kim sắt. Gương 
mặt Đường Thọ rất tuấn tú, Trác Mộc Cường Ba cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhưng gã 
không chú ý nhiều đến anh ta, mà bị thu hút bởi những tấm ảnh trên tường, toàn là phong cảnh 
danh lam nổi tiếng thế giới, có những tấm tinh tế đến mức Trác Mộc Cường Ba phải thầm khen 
ngợi. Gã biết những tấm ảnh này ắt phải do một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, bất luận 
gửi đến tạp chí ảnh nào, cũng sẽ được đăng lên trang bìa, hơn nữa giá cả cũng không phải tầm 


Trang 14/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thường. Gã hỏi: "Đều của anh trai cậu chụp à? " 
Đương Minh kiêu ngạo đáp: "Đương nhiên." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh bốn bức tường, độ sắc nét, vị trí chụp, bối cảnh trong 
các tấm ảnh này đều tối ưu, nhưng Đường Thọ hình như không buồn nhìn lấy một lần, chỉ 
chòng chọc dán mắt vào bức tường đối diện. 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba quay về bức tường đối diện Đường Thọ, điều bất ngờ là những 
tấm ảnh dán trên đó hoàn toàn khác hắn, vỏn vẹn hơn chục tấm, vô cùng mơ hồ, toàn là chụp 
con chó ngao thần bí kia. Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra hai tấm ảnh gã cầm là rõ nhất, số 
còn lại, tấm mờ nhất nom chỉ như vệt mây đen nổi lên giữa một nền mây xanh mà thôi. Đến lúc 
này gã mới lên tiếng hỏi: "Anh trai cậu... sao vậy? ” 


Đường Minh thở dài nói: "Không biết, lần này trở về anh ấy thành ra như thế, bác sĩ nói là do bị 
kinh hãi quá độ, chúng tôi từ trong nước sang đâu, định xem bác sĩ ở Mỹ có giỏi hơn không, thời 
gian này anh tôi đang chữa bằng liệu pháp thôi miên. Mấy hôm trước tôi xem tin tức, nói giáo sư 
Trác đang ở đây tổ chức thi đấu chó ngao, vì vậu mới thử mang ảnh cho ông xem." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cậu ấy giờ có vẻ rất yên bình." 


Đường Minh nói: "Là hội chứng sợ tối." Nói đoạn, anh ta chỉ lên ngọn đèn trên đầu, Trác Mộc 
Cường Ba giờ mới nhận ra ban ngày ban mặt mà đèn trong phòng đều bật sáng, lòng không 
khỏi thầm đặt câu hỏi, rốt cuộc nhiếp ảnh gia này đã nhìn thấy gì hôm ấy? 


Đường Minh lại nói: “Tôi cũng tin đây là thật, anh trai tôi xưa nay chưa bao giờ chụp ảnh giả, có 
điều không biết lần nàu anh ấy chụp ở đâu, cả thảy mười mấy tấm không có tấm nào rõ ràng 
cả." 

Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: "Anh trai cậu bị chấn động tâm thần như thế, làm sao mà trở 
về được? " 


Đường Minh đáp: "Tháng Sáu năm ngoái, đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lụ phát hiện ra anh ấu, 
nghe nói lúc đó, anh ấy đang chạy thục mạng, thần trí đã thất thường rồi, nếu không phải bị 
người trong đội bảo vệ ấn xuống đất, chắc anh ấy còn chạy tiếp nữa, đến khi hết hơi mà chết 
mất. 


Nghe những người đó nói, anh trai tôi vừa ngã xuống liền hư thoát mà ngất xu, lúc tỉnh lại thì 
thần trí mơ hồ, cứ nói đi nói lại hai câu "Tên điên ở Mông Hà nói thật, cửa địa ngục. Đến tồi, 
bọn chúng đến rồi! Chạy maul " chính là hai câu này, không biết là ý gì, về sau đội bảo vệ phát 
hiện ra chiếc xe jeep việt dã của anh tôi bị bỏ lại cách nơi tìm thấy anh ấy ba trăm ki lô mét, 
xăng trong xe cạn sạch. " 


Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn ra, nếu Đường Thọ bỏ xe lúc hết xăng mà chạy, tức là đã chạy bộ 
ba trăm cây số, vậu mà vẫn không chịu dừng lại, rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy thứ gì mà biến 
thành như vậy? Nhưng trong lòng gã lại chủ yếu là mừng rỡ kích động, bởi vì hai câu nói người 
khác nghe không hiểu kia, gã lại hiểu được. Đột nhiên, gã nhớ đến một cái tên, vội vàng hỏi: 
"Độc hành hiệp? Anh trai cậu chính là Độc hành hiệp Đường Thọ? ” 


Đường Minh vẻ như muốn nói: "Cuối cùng thì ông cũng nhớ ra, " gật đầu công nhận. Đúng là 


Trang 15/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nhớ ra, chẳng trách người này nom quen như vậu, thì ra là 
Độc hành hiệp Đường Thọ, một trong số ít người nổi tiếng hàng đầu trong nước. Cha anh ta là 
Đường Minh Huy, một trong ba ông trùm ngành sữa Trung Quốc, nhưng đã qua đời từ năm bốn 
mươi tuổi, để lại cho hai người con gia sản trên trăm triệu, con trai lớn Đường Thọ, không biết 
từ lúc nào đã thích du lịch mạo hiểm, khởi đầu là một mình vượt qua Đường Cổ Lạp Son, rồi 
một mình xuyên sa mạc Taklimakan, một mình lên đỉnh Chomolungma, một mình đi thuyền dọc 
Hoàng Hà, dọc Trường Giang, dọc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, một mình bơi qua eo biển Bột Hải. 
Sau đó, anh ta bắt đầu phóng tầm mắt ra thế giới, những ngọn núi hiểm trở nhất, những dòng 
thác chảy siết nhất, những thung lũng đáng sợ nhất thế giới, anh ta đều đặt chân tới, phàm là 
nơi không người nào tới, anh ta đều muốn đi xem thử, mà còn đi một mình. Lần nào khi ai nấu 
đều cho rằng Đường Thọ đã cầm chắc cái chết, tuyệt đối không có hụ vọng quay về, anh ta lại 
sừng sững trở lại với thế giới văn minh này. 


Từng có người đặt câu hỏi, tại sao phải vậu? Anh ta nói, làm như vậy, chẳng vì cái gì khác, ngoài 
để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Sở thích nhiếp ảnh của anh ta cũng nảy sinh từ những 
chuyến đi đơn độc đó, nhưng ảnh của anh ta đều không bán, rất nhiều tạp chí đã trả giá cao để 
xin đăng dù chỉ một tấm ảnh phong cảnh mà không được. 


Trác Mộc Cường Ba mắt đỏ lừ, cuối cùng biện luận: "Thầy giáo, thầy nghĩ xem, ảnh từ tay một 
người như vậu, làm sao có thể là giả được? " 


Phương Tân nói: "Xem ra quyết tâm của anh rất lớn đấy con trai. Anh đi đi, chúc anh thành 
công." Nhưng nét mặt của ông rõ ràng đang nói, đâu gần như là chuyện hoang đường. 


Trác Mộc Cường Ba rất chán nản, gã không thể thuyết phục được thầy giáo của mình, không 
khác gì đã mất đi một trợ thủ quan trọng. Gã hậm hực thu hai tấm ảnh lại, nặng nề đi ra cửa 
đúng lúc dợm bước ra ngoài, chợt xoau ngoắt người lại, hỏi: "Thầy giáo, thầu còn nhớ, lần đầu 
tiên thầy giảng bài cho tôi không? "Bài giảng của Phương Tân 


Giáo sư Phương Tân vuốt vuốt mái tóc bạc, mường tượng chuyện xưa, bừng tỉnh ngộ, phải rồi, 
tình hình hôm ấu, ông đã nhớ lại. 


Trong hội trường sức chứa ba nghìn người, ngày đầu tiên lên lớp, chỉ có chưa đến năm mươi 
người, ngồi lác đác trong giảng đường, cả hội trường rộng lớn lộ rõ vẻ trống trái mà quá lặng lẽ. 


Phương Tân không hề chú ú, sinh viên chọn học chuyên ngành này vốn rất ít, bọn họ căn bản 
không biết được giá trị và ý nghĩa của môn khoa học này, ông sửa sang lại tài liệu, mở đầu bằng 
giọng điệu hài hước đặc biệt của mình: "Hôm nay, những bạn cần đến đều đã đến rồi, " ông chỉ 
vào cậu học viên đang ngủ phía đối diện nói: "Những bạn không cần đến cũng đến rồi, đúng là 
đã vượt quá mức mong đợi của tôi. Tôi biết, tôi không được tuấn tú hào hoa lắm, nghe nói hôm 
qua Mis Lãng dạy sinh vật, quý cô có vòng ba hơi khoa trương lên lớp, các bạn đã ngồi chật hết 
cả hội trường nàv. " 


Không khí trong hội trường nhẹ đi phần nào, Phương Tân chuyển đề tài mới, nói: "Tôi biết, rất 
nhiều người cho rằng vấn đề tôi nghiên cứu quá đơn điệu, cũng quá đơn giản, nghiên cứu cái gì, 
chó ấu mà, chó có gì hay ho mà nghiên cứu? Khắp phố đều thấy, có lớn, có nhỏ, có sủa `oắc 
oắc, có cắn người. Có bạn nào cảm thấy mình chẳng hiểu biết gì về chó, vẫn cần học thêm 
không? ” 


Trang 16/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bên dưới rì rằm nói chuyện, nhưng không người nào tự nhận mình không hiểu biết gì về loài 
chó, Phương Tân mỉm cười, nói: "Vậy thì tốt, tôi sẽ kiểm tra, trước tiên là một câu đơn giản đã, 
ở đây có một số hình ảnh, xin mời cho tôi biết, tên tục của những con chó này." 


Một loạt mười mấy tấm ảnh được chiếu lên, không ngờ không ai nói được tên của những con 
chó đó, tất cả nhìn chó thì là chó, ai biết được chó gì là chó gì. Phương Tân nghĩ ngợi giây lát, 
rồi nói: "Vấn đề này có lẽ hơi chuyên ngành quá, chúng ta hỏi một câu đơn giản hơn vậy, theo 
các bạn, trên thế giới này giống chó nào là hung ác nhất? " 


Không khí trong giảng đường lập tức ồn ào hẳn lên, người nói là chó béc giê, người nói là chó 
săn, chó đầu bò, chó Siberia, chó Eskimo, thứ gì cũng có. Phương Tân chú ý thấy, khi mọi người 
đang ồn ào bàn luận, ở giữa giảng đường có một người cao lớn, không nói tiếng nào, trên mặt 
nở một nụ cười khinh miệt, đó là lần đầu tiên Phương Tân chú ú đến Trác Mộc Cường Ba. 


Giáo sư Phương Tân đợi mọi người nói ngớt, mới đưa tấm ảnh Tạng ngao lên, một con thiết bao 
kim đầu sư tử thuần chủng, bên dưới lập tức có người reo lên: "Đây là sư tử! " Lúc đó, chó ngao 
còn chưa mấy được biết đến, người biết Tạng ngao lại càng ít đến tội nghiệp. Ông nói: "Đâu, 
mới là giống chó hung mãnh nhất được thế giới công nhận, nó được gọi là ngao." Ông quay 
người lại viết lên bảng đen một chữ ngao to tướng, kế đó nói: "Giống chó này sống ở vùng 
Thanh Tạng nước ta. Ở khúc quanh đầu tiên của Hoàng Hà có một địa danh là Hà Khúc, ngao ở 
Hà Khúc có hình thể ưu trội nhất, con ngao này, chính là một con ngao Hà Khúc hình thể tiêu 
chuẩn. Còn loại ngao hung mãnh nhất, trung thành bảo vệ chủ nhân nhất, sản sinh ở vùng phụ 
cận huyện Đạt Mã ở Tây Tạng, một điểm cao của cao nguyên, hoàn cảnh địa lú vô cùng khắc 
nghiệt. Có nhiều cách nói về ngao, có rất nhiều loại, theo giải thích trong Khang Hụ đại từ điển, 
ngao: chó bốn thước là ngao, tính hung, hộ chủ, có thể đấu mãnh thú. Thông thường, loài chó 
hình thể cao lớn, hung hãn hiếu chiến, lại còn trung thành với chủ nhân, thì gọi là ngao. Đất 
Tạng người thưa mà mãnh thú nhiều, dân Tạng nuôi ngao để bảo vệ bầu dê, chống sói cao 
nguyên hung ác và giảo hoạt, vùng đó có câu, một ngao đấu ba sói, một con ngao tốt có thể 
một mình chống lại ba con sói ác." 


Giáo sư Phương Tân mở máy, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể những chuyện liên quan đến chó 
ngao, đám sinh viên say sưa lắng nghe, không ngờ trên đời có lắm loài chó kỳ dị đến vậy, và 
nhiều huyền thoại về ngao đến vậy. Giữa lúc giáo sư đang hưng phấn, thì người cao lớn ngồi 
giữa lên tiếng: "Giáo sư là chuyên gia nghiên cứu chó, vậy tôi muốn hỏi, trong giống ngao, lợi 
hại nhất là loài nào giáo sư biết không? " 


Đám sinh viên sững lại, không ngờ chó ngao mà cũng phân đẳng cấp cao thấp, lợi hại hay 
không lợi hại. Phương Tân nhìn cậu sinh viên với ánh mắt khác, thật bất ngờ còn có sinh viên 
muốn kiểm tra thầy giáo nữa, đương nhiên ông không thể tỏ ra kém thế, lập tức trả lời: "Anh 
bạn hỏi rất hay, ngao cũng có phân giống loài, cũng có khác biệt về huyết thống, dựa trên 
những nghiên cứu đang có, ngao phân bố từ đất Tạng đến Đông Âu, Bắc Âu, theo thống kê sơ 
bộ hiện nay, có ba chủng năm loài mười một hệ lớn, trong đó, chó ngao có hình thể tương đối 
hoàn mỹ tôi vừa nói khi nãy rồi, là ngao Hà Khúc, còn loài ngao hiếu chiến nhất, mạnh mẽ 
nhất, có lẽ là ngao Đằng Hạng, nhưng nói chung huyết thống rất gần nhau, nên tốc độ, sức 
mạnh, bản năng chiến đấu, không khác nhau mấy. Nhưng ở đất Tạng, chỉ có ở đất Tạng, mới có 
chó ngao lợi hại hơn những nơi khác, đó không phải do trời sinh, mà do con người huấn luyện. 
Dân Tạng nói chín chó một ngao, chính là ý này đâu." 


Trang 17/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe tới đâu, đám sinh viên càng thêm hào hứng, nóng lòng muốn biết "chín chó một ngao”" rốt 
cuộc là thế nào. Giáo sư Phương Tân nói: "Đó là một kiểu tuyển lựa cạnh tranh tàn khốc, để có 
được con ngao xuất sắc nhất, họ thường thả mười con ngao con sinh cùng năm xuống cái hố 
sâu, không có thức ăn, hoặc có rất ít, chỉ đủ cho một con ăn thôi, mười con ngao này buộc phải 
trải qua một cuộc cạnh tranh tàn khốc, cuối cùng chỉ sống sót được một con, hoặc là nhờ giành 
được chút ít thức ăn đó, hoặc là nhờ ăn thịt đồng loại. Chúng ta đều biết, chó được thuần dưỡng 
từ sói, trong cơ thể còn lưu giữ không ít đặc tính của loài sói, mà trong họ nhà sói, có một quụ 
tắc thế này, trong cùng một bầy, con sói sống là đồng loại, một khi chết đi, liền trở thành thức 
ăn, đặc biệt là ở những vùng giá lạnh, điều này lại càng thể hiện rõ, đàn sói Siberia sở dĩ hung 
hãn, mạnh mẽ, không gì không dám làm, chính vì bọn chúng có quan niệm sinh tồn đáng sợ 
như thế nên mới có thể sinh tổn tiến hoá trong môi trường tự nhiên tàn khốc." 


Con ngao duy nhất còn sót lại đó, chính là ngao của loài ngao mà người ta vẫn nói, vì nó có Ú 
chí sinh tồn kiên cường nhất, sức sống ngoan cường nhất. 


Giáo sư Phương Tân tự nhận thấy mình nói đã có sức thuyết phục, thái độ say sưa lắng nghe 
đến ngơ ngẩn của đám sinh viên là minh chứng, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, người cao lớn ngồi 
chính giữa vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh, kiểu cười ấy, làm Phương Tân cảm thấu rất mất tự 
nhiên. Ông nghĩ ngợi giây lát, ô, đúng rồi, còn một cách giải thích khác, là cách giải thích bí 
truyền của một vùng nào đó trên đất Tạng, cách nói này, thậm chí rất nhiều người bản địa Tâu 
Tạng cũng chưa từng nghe đến, ông lại nói tiếp: "Về `chín chó một ngao', còn một cách giải 
thích khác đó là thần ngao thiên bẩm, cách giải thích nàu, lại càng thần bí, càng tàn khốc, càng 
xa xôi, cũng... càng cổ xưa. Tạng ngao cũng là chó, bọn chúng cũng giống như đa số các động 
vật có vú khác, mỗi lần mang thai có thể đẻ bốn đến sáu con, hiếm lắm mới được bảy, còn như 
một lứa tám con, thì phải nói là lông phượng vấu lân rồi. Nhưng nếu ngao mẹ một lần sinh chín 
con, thì ắt trong đó sẽ có một con ngao thần. Ngao mẹ nhiều nhất chỉ có tám đầu vú, có nghĩa 
là nhất định có một con không được bú sữa mẹ, rốt cuộc, giống như hoàn cảnh chín chó một 
ngao do con người tạo ra, lần này là thiên định, sẽ có một ngao ăn thịt cả tám anh em nó, rồi 
sau cũng ăn thịt cả con mẹ mà thành ngao của loài ngao. Truyền thuyết nói thứ ngao này khí 
chất cực kỳ mạnh mẽ, khi thành niên có thể săn cả gấu xám. Nó thế chỗ sói cao nguyên và hổ 
địa cực trên khắp vùng cao nguyên rộng lớn, trở thành mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn. 
Nhưng truyền thuyết này, phạm vi lưu truyền không rộng, hơn nữa về cơ bản không có ai chứng 
thực, nên từ trước tới nay người ta chỉ xem như truyền thuyết. Nếu so sánh, thì cá nhân tôi tin 
vào cách giải thích chọn ngao từ chín chó trong hoàn cảnh nhân tạo hơn.” 


Kể xong truyền thuyết này, giáo sư Phương Tân tưởng như đã được nhìn thấy nét mặt tán 
thưởng của sinh viên kia trước những hiểu biết của mình, nhưng tiếp theo, anh ta lại hỏi: "Vậu 
thưa giáo sư, lợi hại hơn cả chín chó một ngao là gì? ” 


Ni,” Giảng đường lập tức xôn xao, có người nói sinh viên này cứ rúc đầu vào ngõ cụt, truy hỏi 
đến tận cùng sao được, cũng có người nói gã này đầu óc đản ngốc không mở mang nổi, chỉ 
được cái to khoẻ, nhưng hầu hết lấy làm kinh ngạc vì chỉ độc chuyện chó ngao mà có lắm truyền 
thuyết và bí mật đến vậy. Ai nấy đều ngong ngóng xem giáo sư Phương Tân đối đáp thế nào. 


Giáo sư Phương Tân lau mồ hôi trán, không ngờ sinh viên này lại hiểu biết về Tạng ngao sâu 
đến thế. Ông nhận ra anh chàng cao lớn ngồi ở giữa có khuôn mặt hồng đặc trưng của vùng cao 
nguyên, làn da thô ráp, đưòng nét góc cạnh, hoàn toàn đều lộ rõ gốc gác là người đất Tạng cho 
dù không phải dân tộc Tạng thì cũng là một chàng trai cao nguyên chính cống sống trên cao 


Trang 18/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nguyên đã lâu. Trước mặt dân Tạng kể chuyện Tạng ngao, gần như là múa búa trước cửa nhà 
Lỗ Ban, nhưng Phương Tân, dù sao cũng là giáo sư, không thể nào để mất mặt với học trò 
được, hơn nữa đây lại còn là sinh viên mới lần đầu tiên vào lớp ông. 


Giáo sư Phương Tân chỉnh lại cặp kính, mỗi lần chuẩn bị nghiêm túc sắp xếp một việc gì đó hay 
chìm vào suy tư, ông đều thích chỉnh lại kính mắt. Trong khoảnh khắc, đám sinh viên nín thở im 
phăng phắc, hồ như đang chuẩn bị xem hai đối thủ quyết đấu, không dám lên tiếng hay hỏi han 
gì sợ gâu xáo trộn. Giáo sư Phương Tân mặt không đổi sắc, trước tiên ngước mắt nhìn lên trần 
nhà, rồi sau đó nhìn thẳng vào sinh viên to con kia, vẻ như không muốn tiết lộ, mãi sau cùng 
mới chảm chậm nói: "Không sai, lợi hại hơn cả chín chó một ngao, có địa vị cao quý nhất ở đất 
Tạng, gọi là... chiến ngaol ” 


Phương Tân vừa dứt lời, lập tức có sinh viên không nén được kêu lên khe khẽ. Ông lại tiếp tục: 
"Gọi là chiến ngao, nghe tên là biết nghĩa, là chó ngao dùng để chiến đấu. Địa vị của chiến ngao 
ở đất Tạng, tương tự như toạ kụ của Bỏ Tát trong thần thoại cổ Trung Quốc, thân phận tương 
đương với thánh tượng ở Thái Lan, con vật này, chỉ người địa vị tối cao ở đất Tạng mới được 
nuôi dưỡng, dân thường không thể có, cũng không dám có. Chiến ngao, thực tế chính là chín 
chó một ngao, tỉnh phẩm trải qua sự tuyển lựa khắt khe của ông trời hoặc con người, thêm vào 
kinh nghiệm của các cao thủ nuôi chó ngao nhiều đời, được huấn luyện thành thứ chó ngao có 
trí tuệ nhất, trung thành nhất, có khả năng tấn công và sức chiến đấu nhất. Tôi lấy ví dụ, chó 
béc giê, các bạn ít nhiều đều đã thấy qua, chó nghiệp vụ, mọi người cũng đều biết, hầu hết chó 
nghiệp vụ đều là chó béc giê, nhưng một con béc giê bình thường nhà nuôi mà đánh nhau với 
một con chó nghiệp vụ, cho dù hình thể, chiều cao không hơn kém nhiều, nhưng xác suất chó 
nghiệp vụ chiến thắng lại cao hơn rất nhiều. Bởi vì bọn chúng đã trải qua huấn luyện nghiêm 
khắc, biết cách tấn công thế nào mới là hiệu quả nhất. Kỳ thực, nói trắng ra, cũng giống như 
con người chúng ta thôi, đều là con người, nhưng lại có vận động viên là người bình thường, 
chẳng hạn bảo anh đi thi cử tạ với quán quân cử tạ, ba người như anh cũng không thể nâng được 
trọng lượng mà quán quân cử tạ nâng được. Nghe nói, sau khi trải qua tuyển lựa chín chó một 
ngao, dã tính của con vật cực kỳ ngoan cố, là một trong ba loài động vật khó thuần phục nhất 
trên thế giới, vì nó cuồng ngạo, muốn khiến nó khuất phục, tuyệt đối là một chuyện không dễ. 
Nhưng, một khi huấn luyện chiến ngao thành công, sự thần phục của nó với chủ nhân so với 
chó ngao thông thường còn kiên trung gấp bội, thậm chí còn cảm động hơn cả chuyvện tình của 
chúng ta nữa. Khi tôi khảo sát ở đất Tạng, từng có một chuyện thế này, thợ săn A Vượng Phổ 
Tài, từng là người chuyên huấn luyện chiến ngao cho thổ tụ, sau giải phóng trở thành đội trưởng 
đội săn bắn Tây Tạng, ông ta có một con chiến ngao, gọi là Đa Cát. Năm tôi vào Tây Tạng 
khảo sát, lão A Vượng theo đội đi săn, dọc đường không ngờ đã bất hạnh gặp nạn, khi mọi 
người trong đội đưa thi thể lão về nhà, con Đa Cát vốn đang bị sợi xích sắt to bằng ngón tau 
khoá vào trụ đá, đột nhiên như lên cơn điên giật tung xích sắt, lúc ấy có sáu bảy thợ săn ưu tú, 
đều hoàn toàn bị khí thế ấy của nó làm cho sững sờ, ba người bị hất ngã ngay tại chỗ, những 
người khác không ai dám tiến lên. Nó hít hà mũi lão A Vượng, liếm trán lão, dường như nó cũng 
cảm nhận được từ thi thể băng lạnh ấy cái gì gọi là chết chóc. Đa Cát cứ như vậu, không cho bất 
k ai lại gần A Vượng, nó đứng đó, như một bức tượng đá, nếu có ai định lại gần, nó sẽ lập tức 
xù lông bờm quanh cổ lên cảnh cáo. A Vượng được Đa Cát kéo tới cửa, rồi nó bắt đầu từ chối 
ăn bất cứ thứ gì, miệng cứ không ngừng phát ra tiếng rên ư ử đau thương, nó không biết cái 
chết là gì, nhưng nó vẫn không ngừng cố gắng, thử tìm cách đánh thức lão A Vượng dậy. Năm 
ngày năm đêm, thì người thợ săn dũng cảm nhất lại gần Đa Cát lần nữa, thì phát hiện ra nó đã 
chết từ lúc nào, vẫn ngôi chồm hỗm bên cạnh lão A Vượng, đầu ngấng cao nhìn trời. Tư thế đó 


Trang 19/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của nó, nhiều năm nau, tôi vẫn không thể nào quên." Nói tới đây, giáo sư Phương Tân có chút 
nghẹn ngào, bên dưới cũng có không ít sinh viên ngân ngấn nước mắt. 


Lúc này, chuông đã vang lên, giáo sư Phương Tân vung tay, thở ra một tiếng nặng nề, nói: "Vốn 
còn rất nhiều truyền thuyết về Tạng ngao, nhưng hôm nay thời gian đã hết, đành để lại cho mọi 
người một kết cục bi thương vậy, được rồi, nếu các bạn còn hứng thú, ngày mai lại đến đi." Mọi 
người đều oán trách thời gian sao trôi đi quá nhanh, nhưng cũng đành ra về, tiết sau thầy giáo 
và các bạn học khác cần sử dụng đến giảng đường nàu. 


Lúc các sinh viên đứng dậy, Phương Tân gọi anh chàng cao lớn đã đặt câu hỏi kia lại, hỏi: "Bạn 
học kia, đợi một lát, cậu tên là gì? ” 


Anh chàng to con đó ngấng đầu, kiêu ngạo đáp: "Tôi tên Trác Mộc Cường Ba." 


Phương Tân gật đầu nói: NHI: là người Tạng, cậu ở vùng nào của Tây Tạng vậy? ” 
Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Người Cổ Duy, làng Đạt Ngõa Nô Thế." 

Sác mặt Phương Tân thoáng biến đổi, nói: "Chẳng trách, cậu lại hiểu rõ chó ngao đến vậy, thì 
ra là đến từ quê hương của ngao." Cổ Duy nằm xa xôi hẻo lánh nhất trong đất Tạng, nhờ đó 
mới bảo tồn được những con chó ngao thuần chủng hiếm hoi, nên gọi là quê hương của chó 
ngao, nhưng làng Đạt Ngoã Nô Thế thì ngay cả ông cũng chưa từng nghe nói đến. Phải biết 
rằng, Tây Tạng rộng 1, 202 triệu cây số vuông, nhưng dân số lại chỉ không đến ba triệu người, 
diện tích mỗi làng có khi còn lớn hơn một thành phố cấp địa phương. Trác Mộc Cường Ba thở 
ra, nói: "Nghiên cứu của giáo sư về chó ngao quả thực khiến tôi rất khâm phục, nhưng tôi vốn 
muốn hỏi xem, giáo sư Phương từng nghe đến truyền thuyết về Tử Kù Lân bao giờ chưa. Nhưng 
hình như giáo sư không biết thì phải." 

Phương Tân nhíu sâu mày, cố gắng lục tìm trong kú ức, nhưng một chút ấn tượng cũng không 
có, ông rất tự tin về trí nhớ của mình, chỉ cần đã nghe qua, nhất định là có ấn tượng, nhưng ông 
không có, một chút ấn tượng cũng không có. Truyền thuyết về Tử Kò Lân 


Cuối cùng Phương Tân cúi đầu, đây là lần đầu tiên ông phải cúi đầu trước mặt sinh viên, nhưng 
trên cương vị là một học giả, ông rất vui lòng cúi đầu trước học thuật, đặc biệt là những vấn đề 
học thuật ông chưa từng tiếp xúc nhưng lại thuộc phạm vi nghiên cứu của ông. Ông điểm đạm 
nói: "Ổ, xem ra đúng là tôi không biết gì về chuyện này, có thời gian ăn cơm không? Cậu kể 
cho tôi chuyện Tử Kù Lân nhé? Nó là loại chó gì vậu? Cũng là một giống Tạng ngao hả? Theo 
tôi được biết, Tạng ngao không có màu tím đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nhe răng cười: "Cám ơn giáo sư đã mời, chúng ta đi thôi. " 

Vậu là, lúc ăn cơm, Trác Mộc Cường Ba kể cho giáo sư Phương Tân câu chuyện về Tử Kỳ Lân. 
Gã chậm rãi bắt đầu từ giáo lú: "Dân Tạng ban đầu vốn chưa được khai hoá, quen tính hoang dã, 
hiếu chiến, nhiều lần chiến tranh không ngừng chia cắt, đến khi Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện 
thân giáng thế, dùng giáo lý điểm hoá dân chúng, năm 629 sau Công nguyên, Tán Phổ đời thứ 
ba mươi ba kế vị, nhanh chóng tập trung quyền lực về trung ương, quét sạch bát hợp, thờ phụng 
giáo lý, thờ Phật kính Phật, thiện hoá chúng dân...” 


Giáo sư Phương Tân ngắt lời: "Đợi chút đã, những gì anh nói tôi đều hiểu cả, Tán Phổ đời thứ 
ba mươi ba chính là Tạng Pháp vương Tùng Tán Can Bố, xây dựng vương triểu Thổ Phồn, 


Trang 20⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thống nhất và cát cứ đất Tạng, dùng Phật giáo dạy dân Tạng hướng thiện, nhưng, điều này có 
liên quan gì đến Tử Kỳ Lân mà anh nhắc tới chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không không, tôi không muốn nói đến lịch sử Tây Tạng, tôi đang nói 
về một bộ kinh, vừa rồi chỉ là tôi dịch bộ kinh đó sang tiếng Hán hiện đại mà thôi, còn câu 
chuyện về Tử Kù Lân, cũng được ghi chép trong bộ kinh đó." 


Phương Tân gật đầu, ngầm đồng ý. 


Trác Mộc Cường Ba giờ mới nói tiếp: "Năm 641 sau Công nguyên, đất Tạng xảy ra một chuyện 
kinh thiên động địa, tháng Giêng, công chúa Nepal là Xích Tôn sang đất Tạng, mang theo 
tượng vàng của Thích Ca Mâu Ni lúc tám tuổi, tháng Ba, công chúa Đại Đường là Văn Thành 
sang đất Tạng, mang theo tượng vàng của Thích Ca Mâu Ni lúc mười hai tuổi. Tạng Vương 
Tùng Tán Can Bố bắt đầu tôn thờ Phật pháp, từ đó Phật giáo Tạng bắt đầu có sự phát triển..." 
Trác Mộc Cường Ba dường như không giỏi phiên dịch lắm, mỗi lần nói được một đoạn đều phải 
dừng lại nghĩ ngợi. 


Giáo sư Phương Tân hơi nôn nóng, lại ngắt lời lần nữa: "Anh không cần dịch, cứ đọc nguyên 
văn bộ kinh ra cũng được, tôi hiểu tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng Phục địa. Các giáo hệ của Phật 
giáo Tạng như Hồng giáo, Hoa giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Phục địa giáo, tôi đều có nghiên 
cứu qua rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ, nói: “Thì ra giáo sư từng nghiên cứu Tạng giáo, vậy tôi nói 
thẳng luôn. "Gã bắt đầu nói bằng thứ tiếng Tạng rất lưu loát: "Nhất thời, như thị khai khải Đế 
Thích cung môn như thị Cao Lâu quảng môn, tùng trung cử xuất tườ dục năng sinh viên mãn tứ 
bộ diệu quả, tức pháp, tài, dục, giải thoát..." 


Giáo sư Phương Tân hiểu cả, đại ý của bộ kinh này là, Tùng Tán Can Bố thống nhất đất Tạng, 
sau khi kết thúc chiến tranh, bắt đầu hiệu triệu toàn dân thờ phụng Phật pháp, cũng chính vì 
nguyên nhân này, mới cưới công chúa của miền đất khởi nguồn Phật pháp, và công chúa của đế 
quốc tôn thờ Phật pháp đương thời. Về sau, Tùng Tán Can Bổ thờ phụng tứ diệu pháp, bản 
thân ông trở thành Đại Pháp vương đầu tiên của đất Tạng, phái ra bốn người bảo vệ, lần lượt 
canh giữ bốn vùng xa nhất ở biên giới Tạng, đồng thời tuyên giảng Phật học với tứ phương. Bốn 
người bảo vệ này gọi là Pháp năng, thủ hộ ở miền biên tái gian khổ, có địa vị rất cao trong đất 
Tạng, và luôn giữ mối liên hệ trực tiếp với Tạng Vương tối cao, vài năm một lần, các Tạng 
Vương lại truyền cho bốn Pháp năng các kinh sách, Tạng sử mà họ ghi chép được, lý do là các 
Pháp năng ở tận cùng miền biên viễn xa xôi, nếu có chiến tranh hay thay triều đổi đại, thì Đại 
thừa Phật pháp và lịch sử Tạng vẫn được gìn giữ. Tổ tiên của Trác Mộc Cường Ba, chính là một 
trong bốn vị Pháp năng đó, trấn giữ Cổ Duy nằm ở phía Nam, bộ kinh này chính là một bộ 
Tạng kinh hoàn chỉnh mà gia tộc còn bảo tồn được. 


Trác Mộc Cường Ba kể lịch sử hết sức dài dòng của bộ kinh, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không 
hể tỏ ra ngạo mạn, trước sau vẫn điểm tĩnh, ôn tồn, giáo sư Phương Tân hiểu gã kể ra như vậu 
không ngoài mục đích để ông tin vào tính chân thực của bộ kinh. Cuối cùng, Trác Mộc Cường 
Ba chậm rãi nói: "Đại Tạng Vương Lăng Đạt Mẫu, ham mê săn bắn, thích đuổi sói trên thảo 
nguyên hoang dã, kế vị, tuyên bố phế Phật, ép tăng phải cởi áo tu hành đi săn bắn, diệt Phật 
thủ, thiên đạo bất dung. Năm Cống Hồng thứ năm, săn ở bãi phía Nam, mang hơn mười con 
chiến ngao, kụ binh năm trăm người, cùng ba trăm tay cung nỏ. Đi về phía Đông trăm dặm, gặp 


Trang 21/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mưa lớn, phó tướng Ba Tông nói phía Đông có mây không lành, không nên đi, Vương không 
nghe, tiếp tục đi. Đuổi một con dê, ngựa chạy quá nửa ngày, đi qua núi đồi đất bằng, rừng sâu 
trắng cỏ, chiến mã chợt dừng lại, cúi đầu hí lên, cỏ câu rung động, không biết là vật gì. Vương 
kinh hãi, ra lệnh thả ngao, nào ngờ, mười mấy chiến ngao đều phục xuống đất, mắt lộ vẻ sùng 
kính, dùng roi đánh đập cũng không tiến lên, chợt nghe một tiếng gầm khẽ, vang động núi 
rừng, chiến ngao vụt đứng dậy rồi hợp lại. Chiến mã tung vó hí vang, Vương rơi xuống đất, ra 
lệnh cung thủ bắn tên, cung thủ sợ, không dám kéo dây." 


Giáo sư Phương Tân nghe tới đây, trong lòng đã có không ít nghi hoặc, Tạng Vương Lăng Đạt 
Mẫu là vị Tạng Vương cuối cùng của Thổ Phồn, còn gọi là Lăng Đạt Mã. Vì Xích Tổ Đức Tán 
quá sùng bái Phật giáo, khiến rất nhiều đại thần bất mãn. Bọn họ ngấm ngầm bí mật sách động, 
lật đổ đương triều và thủ tiêu Phật giáo. Trước tiên họ mưu sát đại thần phụ trách tôn giáo Bát 
Xiển Bố Bối Cát Vĩnh Đan, sau lại hãm hại Tang Mã, người anh trai sùng tín Phật giáo của Xích 
Tổ Đức Tân, cuối cùng mưu sát cả Tân Phổ Xích Tổ Đức Tán, đề cử người anh trai không thích 
Phật pháp của Xích Tổ Đức Tán là Lăng Đạt Mã kế vị Tân Phổ Thổ Phỏn. Truyền thuyết vẻ 
Tạng Vương Lãng Đạt Mẫu, xưa nay rất nhiều, nhưng đại để đều nói Vương bị hoà thượng Phật 
giáo Mật tông La Long Bối Cát Đa Kiệt hành thích, sau đó đất Tạng chìm vào một cuộc hỗn 
chiến dài cả trăm năm. Nghe nói Tạng Vương này ghét nhất là Phật pháp, sao lại ghi chép lại 
câu chuyện của mình vào kinh Phật chứ? Mà các truyền thuyết sau khi Đại Tạng Vương qua đời 
đều mang một ít sắc thái thần thoại, từ điểm nàu mà xét, ý nghĩa chân thực của bộ kinh kia có lẽ 
không hề chân thực như Trác Mộc Cường Ba đã nói. 


Giáo sư Phương Tân còn đang suy tư, Trác Mộc Cường Ba đã nói tiếp: "Vương cả giận, đích 
thân cầm cung, vận lực bắn vào rừng. Lúc này, tiếng gầm như sấm, trời đất biến sắc, một vật xổ 
ra, thân to như ngựa, khắp mình một mầu tử kim, đầu như cái đấu, mắt như chuông đồng, bốn 
chân như bốn cột. Trong khoảnh khắc, người nghiêng ngựa ngã, chiến ngao rạp xuống rên rỉ, 
thần thái cung kính. Phó tướng Ba Tông kêu lên: "Tử kim báo nhãn thú! " Con thú này toàn 
thân màu tía, mắt ẩn kim quang, chân đạp mây lành, duy chỉ có cái đuôi là giống chó, đối mặt 
với Vương, Vương không dám nhìn, kêu lớn `chó thần, vứt bỏ cung, tất cả binh sĩ đều quờ rạp 
xuống bái, không người nào không xưng thần. Ba khấu đầu, chín bái lạu, thú đã biến mất. Bỏ 
săn về, Vương bệnh không dậy nổi, nói con thú ban ngày vừa thấy chính là Tử Kỳ Lân, bạo 
bệnh mấy chục ngày, lòng lo sợ vô cùng. Vương truyền thủ hạ đến nói: "Tử Kỳ Lân, thần thú 
dưới Phật toạ, lần này giáng lâm, là để trách cứ những gì ta làm, phải hướng thiện hướng tâm 
Phật, mới có thể giải ưu." Mấu ngày sau, Vương trở lại Đại Chiêu tự, bị hành thích trước bia." 


Giáo sư Phương Tần vẫn còn nhớ, lúc ấy mình đã đưa ra mấy điểm nghi vấn, đồng thời sau nà 
cũng nhiều lần tranh luận về tính chân thực của truyền thuyết, nhưng lần nào Trác Mộc Cường 
Ba cũng không có ý kiến, đối với gã, tranh luận về tính chân thực của Tử Kỳ Lân chẳng khác gì 
tranh luận xem có phải khủng long đã tồn tại hay không vậy, là một chuyện hoàn toàn không có 
ú nghĩa. Phương Tân đương nhiên phải truụ vấn xem cách nói này của gã từ đâu ra, lý do của 
Trác Mộc Cường Ba cũng rất đơn giản, trong làng của gã, có người đã thấu Tử Kù Lân, hơn nữa, 
cứ cách mấy trăm năm, thế nào cũng có một hai vị trí giả sẽ thấu được Tử Kù Lân hiển linh, bọn 
họ từ nhỏ đã nghe chuyện Tử Kỳ Lân mà lớn lên, đó là toạ kụ của Quán Thế Âm Bồ Tát, cùng 
hạ phàm với Quán Thế Âm, hơn nữa còn luôn ở vùng không người sinh sống trên đất Tây Tạng, 
mỗi khi con người mắc nạn, có khó khăn cần đến sự giúp đỡ, những người thành tâm và nhất 
tâm hướng thiện, sẽ nhận được sự giúp đỡ của Tử Kỳ Lân. 


Trang 22/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau đó, Trác Mộc Cường Ba có hỏi giáo sư Phương Tân liệu đây có phải là một dị chủng hiếm 
gặp trong Tạng ngao hay không, nhưng bị giáo sư phủ nhận, vì hình thể lớn như vậu, đặc trưng 
cơ thể điển hình như vậy, nếu có tồn tại thật sự, với sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện na, 
đáng lẽ phải được phát hiện ra từ lâu rồi mới đúng, hơn nữa, còn phải được ghi chép lại trong 
hồ sơ từ lâu. Nhưng sự thực là, truyền thuyết về Tử Kỳ Lân, ngoại trừ người dân trong làng Trác 
Mộc Cường Ba đời đời truyền miệng cho nhau ra, không tìm thấy bất cứ ghi chép nào liên quan 
đến Tử Kỳ Lân nữa, cũng không có ai phát hiện ra tông tích của Tử Kỳ Lân cả. Nghiên cứu sâu 
hơn, Trác Mộc Cường Ba lại nói với Phương Tân, không rõ Tử Kù Lân và lý thuyết mới nhất "Di 
truyền cách đời” của ông có liên quan không. 


Di truyền cách đời là chỉ một số đặc tính nào đó trong cơ thể động vật, không biểu hiện ở thế hệ 
tiếp sau đó, mà cách mấy đời, hoặc đến mấy chục đời mới biểu hiện ra ngoài, điều này có di 
truyền học làm căn cứ, gien lặn kết hợp với gien trội, ban đầu biểu hiện dưới dạng lặn, cũng có 
nghĩa là nhìn bên ngoài không thấy bất cứ vấn đề gì, cho đến khi gặp phải một gien lặn khác, 
kết hợp với nhau, cuối cùng mới biến thành gien trội mà biểu hiện ra đặc tính của gien, có mặt 
tốt, cũng có mặt xấu. Lý thuyết về di truyền cách đời của giáo sư Phương Tân chính là giả thiết 
có một loài vật nào đó, nếu gien trong cơ thể nó có được tổ hợp ưu tú nhất thì nó sẽ tiến hoá 
như thế nào, mà trên thực tế, tuy rằng tủ lệ của kiểu tổ hợp này nhỏ đến gần như bằng không, 
nhưng khẳng định là có tồn tại. Bọn họ nghiên cứu động vật họ chó, nên lú thuyết di truyền 
cách đời ấy đương nhiên cũng áp dụng với loài chó. 


Trác Mộc Cường Ba phân tích thế này: "Ngao sinh sôi ở vùng cao nguyên, vì vậu chỉ ở cao 
nguyên mới có thể sản sinh ra thứ chó ngao thuần chủng nhất; nó cần thích ứng với cao nguyên 
để sinh tổn, vì vậu khả năng hấp thu và sử dụng ô xụ của cơ thể cần phải cao hơn các loài chó 
thông thường. Kết luận này cơ bản ú nói tốc độ lưu chuyển của máu tăng cao, tốc độ vận chuyển 
ô xy nhanh lên, nhưng vì môi trường cao nguyên luôn có mức dưỡng khí thấp, nên nhìn bề 
ngoài của nó đã thấy rõ huyết quản thiếu dưỡng khí, mà ai cũng biết, thiếu dưỡng khí sẽ biểu 
hiện ra ngoài, chính là sinh màu tím sẫm, cho nên mới có một màu tía đặc biệt. Để thích ứng với 
hoàn cảnh địa lú đặc thù trên cao nguyên, chân cần phải to mà có lực, những nếp nhăn trên cổ, 
là để khi kẻ thù cắn cổ nó, nó có thể quay ngược lại cắn kẻ thù, mắt trợn to, có thể mở rộng khả 
năng tiếp nhận ánh sáng, ở vùng cao nguyên mờ mịt hơi mù này, tiếp nhận nhiều ánh sáng tức 
là nhìn xa hơn, mũi ngắn hơn các loài chó khác, lỗ mũi to hơn, làm các tế bào khứu giác phân 
bố đều hơn, để phân biệt mùi vị tinh tế hơn, những đường cong trên cơ thể là để đạt tới tốc độ 
cao trong thời gian ngắn nhất mà tốn ít năng lượng nhất." 


Về mặt lú thuyết, Trác Mộc Cường Ba nêu lên một phỏng đoán táo bạo, nhưng không được giáo 
sư Phương Tân chấp nhận: nếu không tận mắt nhìn thấy, giáo sư không đời nào tin. Đây cũng là 
điểm khác biệt giữa ông và Trác Mộc Cường Ba khi lần đầu nhìn thấy hai tấm ảnh, ông nhận 
định đó là giả, còn gã, lại kích động vô cùng. 


Giáo sư Phương Tân cúi đầu suy tư, ông không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại kết hợp hai tấm ảnh 
này với truyền thuyết Tử Kỳ Lân ở quê gã. Nhưng, nếu như... nếu như hai tấm ảnh này là thật, 
cái bóng đó rốt cuộc có phải Tử Kỳ Lân không? Lần thứ hai Phương Tân cảm thấy tim mình đập 
dồn, tựa như lúc mới nhận được lời mời của chủ tịch hội nghị Matthew Liva vậy, không, lần nàu 
còn mạnh mẽ hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, giáo sư Phương Tân cảm thấy hoài nghi với kiến 
thức chuyên ngành của mình. 


Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân có vẻ dao động, bèn lập tức chớp lấy cơ hội, cao 


Trang 23/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giọng nói: "Thầy giáo, cùng đi đi. Thầy cả đời nghiên cứu động vật họ chó là vì cái gì chứ? 
Chúng tôi không tiếp sức lực tuyên truyền về chó ngao với mọi người là vì cái gì chứ? Từ trước 
đến nay, tôi luôn tin rằng, duyên mệnh của mình gắn chặt với chó ngao, bọn chúng kiên nghị, 
ngoan cường, trung thành, chúng là tín ngưỡng của tôi. Tìm kiếm con ngao hoàn mỹ nhất, 
mạnh mẽ nhất, chính là sứ mệnh của cuộc đời tôi. Thầy giáo, tôi cần thầu giúp đỡ." 


Chú Thích 


1 Suất Túc: môn đấu vật của người Tạng. 


2 Bốn xích: đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, tương đương khoảng 1⁄3 mét. 


Trang 24/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Truyền Thuyết Tử &ÿ Lâo 


Giáo sư Phương Tân kích động nói: "Cường Ba à, Cường Ba thiếu gia của tôi ơi! Hình như anh 
vẫn chưa hiểu, người điên đó nói đến, không chỉ là một con Tử Kỳ Lân thôi đâu. Nếu tất cả đều 
đúng như trong kinh thư ghi chép thì phía trước chúng ta là cả một kho tàng văn hoá lịch sử 
đấy...." 


Chuyến đi Mông Hà 


Giáo sư Phương Tân trầm ngâm hỏi lâu, đến lúc có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn mới ngắng 
đầu lên, gọi vọng vào trong phòng bằng tiếng Anh: "Mariel " Bên trong có người dạ một tiếng, 
giáo sư liền dặn dò: “Thay tôi liên lạc với giáo sư Gugerell, nói với ông ấu, hội nghị Matthew Liụa 
năm nay, e rằng tôi không thể tham dự được, tôi vô cùng xin lỗi. Nhớ là nói sao cho uyển 
chuyển một chút." 


Trác Mộc Cường Ba cảm kích không biết nói sao, chỉ hết sức nắm chặt lấy tay giáo sư Phương 
Tân, lắp bắp: “Thầy giáo... thầy giáo..." 


Marie, cô giúp việc người Philippines của giáo sư Phương Tân, nghe chưa dứt lời đã lao vội ra, 
nhìn ông với ánh mắt quá sửng sốt, hỏi: "Giáo sư! Vừa rồi ông nói gì vậu? Tôi nghĩ, chắc là tôi 
nghe lầm rồi. Ông nói, ông không đi Đức nữa sao? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định, Marie nhắc lại: "Giáo sư, giáo sư Phương! Ông thật 
không tới hội nghị đó nữa sao? Nhưng đó là hội nghị ông luôn muốn tham gia mài " 

Phương Tân thở dài, nở nụ cười hoà nhã với Marie, khẽ vỗ vai cô, nói: "Đi đi, Marie, danh bạ ở 
dưới giá đèn bên trái bàn sách. " 

Marie ôm một bụng nghi hoặc, hậm hực quay ởi, trong lòng thầm nhủ: "Điên rồi, nhất định là 
giáo sư điên rồi. Lặng lẽ nghiên cứu cả một đời, ai lại bỏ cả giải thưởng cao nhất có thể chứng 
minh giá trị của mình chứ? Rếốt cuộc là vì cái gì? "” Cô lại nghĩ: "Cái gã cao lớn kia chắc chắn là 
ma quỷ hiện hình! ” 


Giáo sư Phương Tân vừa xoay người lại đã bị Trác Mộc Cường Ba ôm chặt cứng, gã không còn 
cách nào biểu đạt tâm trạng của mình lúc này nữa, miệng hét vang: "Thầy giáo, thầu là người tốt 
nhất của tôi! Tốt nhất! " 


Giáo sư vất vả nói: "Đủ rồi, Cường Bal Đủ rồi, tôi nghẹt thở quá. Chúng ta còn nhiều vấn đề 
chưa giải quuết, giờ phải xem lại hai tấm ảnh đãi " 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tau giáo sư nói: "Không cần đâu, thầu giáo. Xe ở dưới nhà, chúng 
ta lên xe rồi nói tiếp. Máu bay sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa." 


Phương Tân chỉ tau vào Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười nói: "Thì ra tên tiểu tử nhà anh đã có 
âm mưu từ trước rồi. Nhưng mà ít nhất cũng để tôi lấu mấy bộ quần áo đã chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Không cần chuẩn bị đâu, áo dạ lần trước thầy để lại ở Tâu 


Trang 25/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tạng tôi mang tới rồi, còn ba bộ áo cổ đứng Trung Hoa với cả ngày vớ cũng đã đủ. Chỉ còn một 
vấn đề, thầu có cần mang máy đo hay thiết bị gì không? ” 


Phương Tân cười ha hả, nói: "Vậy thì đơn giản, tôi chỉ cần mang máy tỉnh xách tay là được. " 


Giáo sư vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba đã một tau xách va li bảo hiểm, một tau xách máu tính 
đi ra trước. Gã đứng ở cửa, hai tau đều bận, nhưng vẫn lễ độ ra hiệu mời thầu đi trước. Giáo sư 
Phương Tân chỉ biết cười cười, cái gã cố chấp người Tạng nàu cũng chính là học trò giỏi nhất 
mà ông đào tạo được. 


Trên chiếc xe Benz dòng thương mại nối dài, Trác Mộc Cường Ba lại mở tráp kính ra, Phương 
Tân nhìn hai tấm ảnh, nói: "Vấn để đầu tiên, đầu mối của chúng ta ít quá, thứ duy nhất có thể 
cho chúng ta một chỉ dẫn, chỉ có hai tấm ảnh này, hơn nữa..." Ông liếc mắt nhìn Trác Mộc 
Cường Ba, nghiêm túc nói, "đến giờ tôi vẫn chưa thể khẳng định chúng là thật." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: "Thầy giáo không cần lo lắng. Sau khi nghe Đường Minh kể 
chuyện, tôi đã lập tức liên hệ với bạn bè ở biên giới Tạng, cử bọn họ đến Mông Hà điều tra, ở 
đó quả thực có một người đàn ông trung niên quần áo rách rưới, cử chỉ điên rồ. Nghe nói, ông 
ta đến Mông Hà đã gần một năm, ban ngày nửa ăn xin nửa nhặt nhạnh kiếm sống, ban đêm thì 
chui rúc vào một căn nhà hoang. Dựa vào ngày tháng trên tấm ảnh, Đưòng Thọ đã đến đó hồi 
tháng Năm, mà Mông Hà lại là một địa phương nhỏ, người ta thưa thớt, nếu không có gì bất 
ngờ, người điên kia chính là kẻ điên ở Mông Hà mà Đường Thọ nhắc đến. Đường Thọ có thể 
thăm dò tin tức từ miệng anh ta, lẽ nào chúng ta lại không thể? " 


Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hứng thú, cười cười bảo: "Xem ra, 
anh sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thuyết phục được tôi là đi luôn đây! " Trác Mộc Cường Ba 
nhoẻn miệng cười thật thà, Phương Tân chớp mắt rồi lắc đầu: "Chưa được, vẫn còn những điểm 
chưa ổn. Một số chỗ rất quan trọng, thứ nhất, chưa xác định được người điên kia có phải người 
mà Đường Thọ nhắc tới hay không: thứ hai, cho dù đúng là vậy, nhưng y bị điên, đầu óc ngâu 
đại, cho dù có tìm ra được, cũng chưa chắc y đã nói lại những điều đã nói với Đường Thọ, hơn 
nữa, chúng ta vẫn còn chưa biết, Đường Thọ đã gặp v trong tình huống nào, bằng cách nào, là 
cố ý đi tìm, hay là tình cờ gặp? Nếu là cố ý đi tìm thì trước đó anh ta đã biết được chuyện gì? 
Chúng ta hoàn toàn không hay biết. Nếu không chuẩn bị kỹ càng hơn, chuyến đi Mông Hà này 
chỉ e là uống công thôi. " 

Trác Mộc Cường Ba chau mày nghĩ bụng thầy giáo nói rất phải, bèn hỏi lại: "Vậy, vậy chúng ta 
còn có cách nào khác không? Hay là tôi bay sang Mỹ một chuyến nữa? ” 


"Không! " Phương Tân xua tay, "nếu bệnh tình Đường Thọ không chuyển biến gì, đi lần nữa phí 
công, chẳng phải anh vẫn giữ liên lạc với Đường Minh sao? Gọi một cú điện thoại là biết ngay." 


Trác Mộc Cường Ba vội lấy di động ra hỏi han một hồi rồi gác máy, sắc mặt càng nặng tru, lắc 
đầu thốt lên: "Tình hình không chuyển biến. Giờ phải làm sao đây? " 


Phương Tân thở dài, bật máu tính xách tay lên, nói: "Lúc này phải nhờ đến bạn bè thôi. Tôi sẽ 
gửi mấy bức ảnh cho người bạn ở Cục Khí tượng Bắc Kinh." 


Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Cục Rhí tượng Bắc Kinh? " 


Phương Tân chỉ vào tấm ảnh, giảng giải một cách am hiểu: "Nhìn tấm ảnh này xem, những cây 


Trang 26/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cối mờ mờ ở đây có thể là manh mối, trước hết là tuyết tùng, ma hoàng, mỹ hoa thỏa, ở gần vị 
trí người chụp ấy nhé, cây tuyết tùng này sinh trưởng ở độ cao từ ba đến bốn nghìn mét, các 
vùng như Cửu Trị, Tuân Hoà ở Thanh Hải đều có, hỉ dương pha, ma hoàng lùn, sinh trưởng ở 
độ cao khoảng hai đến bốn nghìn sáu trăm mét, có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên cao nguyên 
Thanh Tạng. Hỉ dương pha sinh trưởng ở khe nham thạch, cát sỏi, đất ven rừng; mỹ hoa thảo 
lại càng nhiều hơn, đồng cỏ, sườn núi đều mọc vô số. Từ đâu có thể suy ra người chụp quay mặt 
về hướng nắng, Tây Tạng Thanh Hải đều nằm về phía Tây, ngày tháng trong ảnh để tháng 
Năm, hôm thứ ba sau Hạ chí, mặt trời mọc ở đằng Đông, đi qua phụ cận chí tuyến Bắc, dựa vào 
bóng nắng, đặt giả thiết câu tuyết tùng nàu mọc thẳng, theo độ nghiêng của cái bóng có thể tính 
góc cao độ của mặt trời, so sánh phân tích góc cao độ của mặt trời ở chí tuyến Bắc có thể suy ra 
vĩ độ tương đối, loại máy ảnh kỹ thuật số này hầu hết đều cài đặt giờ Bắc Kinh, có nghĩa là năm 
giờ mười hai phút chiều giờ Bắc Kinh, chúng ta đã biết được phạm vi độ cao so với mặt nước 
biển, cũng có thể dựa vào độ nghiêng của bóng, đối chiếu với độ nghiêng ở Bắc Kinh cùng thời 
gian đó, là có thể suy đoán ra phạm vi kinh độ. Như vậy là, ít nhất chúng ta cũng có được một 
phạm vi kinh vĩ đại khái, không đến nỗi mèo mù bắt chuột." 


Tín hiệu truyền tới, Phương Tân gõ máy tính, nói: "Được rồi, bọn họ ở Bắc Kinh so sánh bóng 
nắng, gửi hình ảnh cho chúng ta luôn đây rồi." Trác Mộc Cường Ba ghé nhìn, chỉ thấy trên bản 
đồ thế giới giữa màn hình vi tính, một vùng dài hẹp nằm dọc có đánh dấu, màu vàng cam nổi 
bật lên, phần giữa có nhiều chỗ trống, theo đối chiếu số liệu trong máy tính với tấm ảnh của họ, 
khu vực này có phần trên ở khoảng 90.2 đến 104.5 kinh độ Đông, phần dưới từ 86.5 đến 91.5 
kinh độ Đông; phạm vi vĩ độ từ 26 đến 37 vĩ độ Bắc... Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ nói: "Chính 
là trong phạm vi này à? Tốt quá rồi, không ngờ Cục Khí tượng còn có công năng này nữa." 


Phương Tân thoáng nhìn đã lại nhăn mặt lắc đầu: Đội, phạm vi này rộng quá, ui dà... anh xem, 
dài uốn lượn ngoằn ngoèo này, bắt đầu từ Thanh Hải, xuyên Khả Khả Tây Lú hoang vu, phần 
đuôi lại vắt ngang dãy Himalava, vươn ra nước ngoài, sang tận Nepal, Sikkim 1, Bhutan. Ở giữa 
còn có những chỗ màu sắc đồng nhất chính là mấy ngọn núi cao trong dãu Himalava, tính cả 
ngọn Chomolungma nữa, phạm vi lớn như vậy, anh làm sao tìm được, kinh độ đánh dấu còn 
không tệ, nhưng vĩ độ vì chịu ảnh hưởng của núi cao, thực ra không thể chính xác mười mươi. 
Xem ra tôi còn phải liên hệ với bạn bè bên Cục Địa chất nữa." Nói đoạn, ông lại truyền ảnh đi. 
Sau đó nói tiếp: "Đất Tạng là vùng có cấu tạo địa chất và địa mạo phong phú nhất thế giới, anh 
thực đã hiểu hết quê hương mình chưa? " 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, ngoại trừ chó ra, gã chẳng thấu Tây Tạng có gì đặc biệt, 
Phương Tân nói với gã như đang giảng bài cho sinh viên: "Dãy núi Himalava trải dài từ Tây Bắc 
đến Đông Nam, vòng cung hướng xuống phía Nam ở rìa cao nguyên Thanh Tạng, tiếp giáp với 
Ấn Độ, Nepal và Bhutan, trông xuống sông Hằng và bình nguyên Assam của tiểu đại lục Ấn Độ. 
Núi Côn Luân, núi A Nhĩ Kim và núi Kỳ Liên ở rìa Bắc cao nguyên có độ cao từ bốn đến năm 
nghìn mét nối liền với bồn địa Tarim trên vùng hoang mạc khô cằn ở Trung Á và hành lang Hà 
Tâu. Miền Tâu có địa thế cao hẳn là dãu núi Ca Thích Côn Luân và cao nguyên Pamirs, tiếp 
giáp với khu vực Kashmir, Afghanistan và Liên Xô cũ ở khu vực Tây Himalava. Phía Đông Nam 
cao nguyên là dãy núi cắt ngang nối liền Miến Điện và cao nguyên Văn Nam của nước ta, đồng 
thời sát với "đất nhà trời" bồn địa Tứ Xuyên có khí hậu á nhiệt đới ẩm thấp, biên giới này bị 
những đường đứt gãy của núi Ngọc Long, núi Long Môn khống chế, giáp với sườn Nam và sườn 
Đông của núi tuyết Ha Ba, núi Đại Tuyết, núi Giáp Kim, núi Cùng Lai và núi Mân. Đây là một 
vùng đất cực kò rộng lớn và thiêng liêng, là cực thứ ba của thế giới đó! " Nói tới đây, trong mắt 


Trang 27/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ông hiện lên vẻ sùng kính, giáo sư Phương Tân đã bảy lần tới Tây Tạng, không chỉ vì chó ngao, 
mà còn vì núi ở đó, con người ở đó, trời xanh mây trắng ở đó; chỉ có đứng trên vùng đất Tạng 
rộng lớn, cảm nhận cơn gió nhẹ mát dịu, mới hiểu thì ra người ta có thể gần với thần linh đến 
thế, cảm giác sùng bái thần linh từ thời viễn cổ chợt thăng hoa tự đáy lòng. 


Chiếc xe lao đi vùn vụt, tâm trạng Trác Mộc Cường Ba vừa nôn nóng vừa kích động, gã biết, 
bạn bè của giáo sư đều là chuyên gia đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực, kết luận của bọn họ 
có độ chính xác cao, những người làm công tác nghiên cứu thông thường không thể bì kịp, nếu 
không phải có giáo sư tham gia, lần hành động này có thể đúng như giáo sư đã nói, còn chưa 
xuất phát đã chết yều. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến gã quyết mời cho được giáo sư 
tham gia. 


Dữ liệu lại truyền về, phân tích trên máy tính cho thấy: "Theo phân bố thảm thực vật cao 
nguyên trong tấm ảnh thì đâu chắc chắn là cao nguyên ở đất Tạng không sai, tảng đá bên trên 
có dấu xâm thực của băng, mặt đất xung quanh có địa mạo điển hình của sông băng kỷ thứ tư, 
chóp núi đóng băng xa xa chứng tỏ độ cao so với mực nước biển ở đây ít nhất phải trên bảu 
nghìn mét. Vì xung quanhh có cả thực vật ẩm ướt và thực vật chịu rét, chịu hạn cùng sinh tồn, 
dựa vào biên độ chiếu xạ của mặt trời lúc đó và độ rạp của thảm thực vật dễ nhận thấy, chúng 
rất có thể chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu Tây Phong. Tổng hợp lại, miền đất trên tấm ảnh có 
thể thuộc Trung bộ dãu Himalaua, hướng về phía Đông Nam, nhiều khả năng lần qua biên giới 
quốc gia." Khu màu cam trên tấm hình Cục Khí tượng gửi đến, lại có một mảng nhỏ được tô 
bằng màu đỏ sậm, từ phía Bắc Chomolungma vạch đến biên giới Sikkim và Nepal. Phương Tân 
nắm tay lại, không nén nổi kích động: "Tốt quá rồi! " 


Chỉ thấy chuyên gia bên kia gõ một hàng chữ đùa cợt: "Lão Phương, lại vào Tây Tạng bắt chó 
hả? 


Nghe nói lần trước anh tới đó, bị rét cho cóng người mới trở vẻ. Tôi vẫn định tới Thượng Hải 
thăm anh, xem có phải là thật không.” 


Giáo sư Phương Tân cười cười trả lời: "Ngón tay ngón chân rụng hết cả rồi, ông anh..." Lúc này, 
máy bay đã hiện lên xa xa trước mắt. 


Ông tắt máu tính, lắm bẩm nói: "Vào đất Tạng thì không dùng mạng không dây được nữa rồi, 
chỉ là trong máy tính có rất nhiều tư liệu có ích. Đúng rồi, máy bay bay tới Thành Đô trước hả? " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Không, chúng ta bay thẳng tới Lhasa." 


"Ủa? " Phương Tân nghỉ hoặc nói: "Hình như giờ nàu không có chuuến bay thẳng tới Lhasa mà? 


tt 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bởi vì chúng ta cần đi Lhasa, nên có chuyến bay thẳng rồi. " 


Vào sân bay, Phương Tân không khỏi đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, hít vào một hơi nói: 
"Anh thuê cả một cái máy bay riêng hải ” 


Người điên thứ hai 


Hai người lên máy bay, từ Thượng Hải bay về phía Tây, hướng đến cao nguyên thiêng Tâu 
Tạng. 


Trang 28/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trên đường, giáo sư Phương Tân không ngừng trách móc Trác Mộc Cường Ba là người lãng phí, 
hai người thuê cả một cái máu bay riêng, kỳ thực đợi một hai ngày, hoặc chuyển máu bay ở 
Thành Đô cũng hoàn toàn có thể được, nhưng Trác Mộc Cường Ba không đợi thêm được một 
giây một phút nào nữa, gã chỉ hận không thể lập tức có mặt tại Mông Hà, tìm kiếm người điên 
kờ quái kia mà hỏi cho rõ ngọn ngành. 


Máy bay đã ở trên bầu trời cao nguyên Thanh Tạng, nhìn qua cửa số khoang hành khách, chỉ 
thấy dưới làn mây trắng là núi xanh trải dài, tuy đã gần cuối thu, nhưng cao nguyên vẫn giữ được 
màu xanh đặc hữu của nó. 


Cảnh đẹp trước mắt như bất tận, máy bay đã vượt qua núi non. Lúc hạ cánh xuống Lhasa, 
không ngờ lại có chút rắc rối, do Lhasa có sương mù, tầm nhìn cực thấp, máy bay không tài nào 
hạ cánh xuống sân bay, mà nhiên liệu cũng gần cạn kiệt, đến cả xăng để chuyển hướng ởi sân 
bay Gonggar cũng không đủ. Sau khi xin ý kiến đài chỉ huy, họ liên hệ thẳng với một sân bau 
quân sự gần đó, lúc nàu, cũng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở đó mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba hơi cuống, nói: "Nhưng, xe của công tụ tôi đang đợi ở sân bay, giờ sương 
mù mịt đường sá, e là chúng ta phải đi bộ tới Lhasa mất, ôi, đều tại tôi cả, trước đó lại không 
nghĩ đến chuyện nàu." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sao, lần trước có lú do đặc biệt, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải 
hạ cánh xuống sân bay quân sự này, có một tay chỉ huy rất hữu hảo còn sắp xếp xe đưa chúng 
tôi đến đại bản doanh của đoàn khảo sát khoa học, lần nàu chắc cũng có thể nhờ anh ta giúp 
đỡ, xem xem họ có xe nào rảnh không. Máy bay này có gọi điện thoại được không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ưm, có thể gọi bằng vô tuyến. " 


Sư đoàn trưởng Ban Giác Thứ Nhân, là người Tạng bản địa, cao lớn to khoẻ như trâu như ngựa, 
mặt vuông miệng rộng, dưới hai hàng lông mày đậm là đôi mắt dữ tợn. Ban Giác Thứ Nhân vừa 
ăn cơm tối, một binh sĩ chạy vào báo cáo, cấp trên gọi điện xuống, nói sân bay Lhasa có sương 
mù, một chiếc máu bay riêng sắp hết nhiên liệu chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp ở sân bay chúng ta, 
người xuống máu bay sẽ đi thẳng tới Mông Hà, hụ vọng có thể kiếm được một chiếc xe. 


Ban Giác Thứ Nhân xoa xoa cái bụng hơi phồng lên, hỏi: t0y không khí lạnh đang xuống phía 
Nam, chẳng mấy nữa là sương mù cũng lan tới chỗ chúng ta đây thôi, công tác chuẩn bị phòng 
chống sương mù bên sân bay thế nào rồi? Bao giờ thì máy bay tới? " 


Người lính kia đáp: "Chắc khoảng mười phút nữa.” 
"Là ai vậy? " 


"Một vị là giáo sư Phương Tân ở Thượng Hải, còn một vị là thương nhân người Tạng, gọi là... 
Trác... Trác... gì đó." 


Ban Giác Thứ Nhân nói với sĩ quan trẻ tuổi bên cạnh: "Tiểu Trương, cậu và Tiểu Hoàng cùng ra 
sân bay xem sao, dù sao họ cũng là khách phương xa tới, từ Thượng Hải bay thẳng đến Lhasa, 
đi gấp như vậu, liệu có chuyện gì rất quan trọng không nhỉ? " 


Tiểu Trương là thuộc hạ của Ban Giác Thứ Nhân, tên Trương Lập, được phân về sư đoàn đã hai 
năm, kiêu dũng, thiện chiến, là thành phần tinh anh của sư đoàn. Anh ta cao một mét bảy sáu, 


Trang 29/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân hình cao lớn chỉ thua sư đoàn trưởng Ban Giác Thứ Nhân, mặt như đao cắt, mắt sáng như 
đuốc, khả năng chiến đấu cá nhân và tư duy ứng biến tuyệt đối không xếp hàng thứ hai trong sư 
đoàn này. Trương Lập tính toán thời gian rồi nói: "Nhưng tới sân bay ít nhất cũng mất khoảng 
hai mươi phút, trời lại mới mưa, nên đường không dễ đi lắm." 


Ban Giác Thứ Nhân nói: "Không vội, đi từ từ, bọn họ đến trước thì để họ đợi một lúc đi. Phương 
Tân? Cái tên nàu nghe hình như quen quen, người này nghiên cứu gì vậy? ” 


Người lính tên gọi là Tiểu Hoàng kia đi ra tới cửa, mới sực nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng tôi, 
nghe người trong tổ lái nói, thương nhân thuê máy bay, tên là Trác Mộc... Trác Mộc Cường Ba 
thì phải? " 


"Cường Ba thiếu gial " Ban Giác Thứ Nhân vừa nghe, đang nằm trên giường lập tức nhảy dựng 
lên, vừa mặc quần áo vừa nói: "Mau, mau lấy xe, ra sân bay. Chúng ta phải đến trước khi máu 
bay hạ cánh.” 


Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn Trương Lập, lại nói: "Nhưng, đến sân bay ít nhất cũng cần mười lăm 
phút, con đường đó không dễ đi... " 


Ban Giác Thứ Nhân đã sải chân đi ra tới cửa, quay ngoắt đầu lại nói như chém đỉnh chặt sắt: 
“Tôi mặc kệ các cậu dùng cách gì, nhất định phải đến sân bay trong mười phút." Anh ta vừa trợn 
mắt lên, Tiểu Hoàng đã túa mô hôi, tóc gáu dựng ngược cả lên. 


Hai mươi phút sau, khi bọn Trác Mộc Cường Ba xuống, đám người Ban Giác Thứ Nhân đã đợi ở 
sân bay một lúc lâu rồi. Trương Lập thắc mắc: "Đoàn trưởng, người đó, Cường Ba thiếu gia đó, 
là người thế nào? " Vì cả Ban Giác Thứ Nhân còn gọi là thiếu gia, Trương Lập cũng không dám 
nói năng bất kính. Ban Giác Thứ Nhân đáp: "Là con trai của Đức Nhân lão gia. Đức Nhân lão 
gia, ở miền Nam đất Tạng chúng ta, ngoài Phật Sống ra, ông ấy là người có trí tuệ nhất." Gã 
đưa mắt nhìn Trương Lập đang đứng thẳng người, nói: "Cường Ba thiếu gia từng hai lần đoạt 
quán quân Khổ Bái đặc khu Tây Tạng, cao hơn cậu nửa cái đầu. Tuy cậu là tính anh trong các 
tinh anh của sư đoàn chúng ta, nhưng nếu đánh nhau tay không, chưa chắc cậu thẳng nổi anh 
ấy đâu." 


Máy bay hạ cánh, người đầu tiên bước ra khỏi khoang, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, gương mặt 
cương nghị điểm tĩnh, đeo kính chắn gió, hai tau xách hai chiếc va li, gió thổi tới, cơ bắp dưới 
chiếc áo khoác xám toát lên khí thế dũng mãnh. Theo sau là một ông già tóc hoa râm gầy dò, 
đôi mắt sáng ngời ẩn chứa nhiều điều, thoáng trông đã biết không phải nhân vật tầm thường. 


Ban Giác Thứ Nhân vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đã toét miệng cười bước ra đón, cúi đầu nói: 
"Cường Ba thiếu gia, hoan nghênh anh trở vẻ! " 


Trác Mộc Cường Ba ngây người, hỏi: "Anh là..." 


Ban Giác Thứ Nhân nói: "Ban Giác Thứ Nhân, trước tôi đã từng theo Đức Nhân lão gia đến núi 
Cương Nhân Ba Tẻ 2 bái tế đó. Nghe nói Cường Ba thiếu gia lâu nay vẫn ở bên ngoài kinh 
doanh, không ngờ nay lại đích thân trở về." 


Trác Mộc Cường Ba nở một nụ cười thân thiện, gật gật đầu, gã cao hơn Ban Giác Thứ Nhân 
nửa cái đầu, đứng giữa mọi người trông như một con bò đực tráng kiện, cực kỳ nổi bật. Phương 
Tân biết, Đức Nhân lão gia chính là cha của Trác Mộc Cường Ba, có ảnh hưởng rất lớn ở miền 


Trang 30⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nam Tây Tạng. 


Đã là người quen, vấn đề cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Ban Giác Thứ Nhân bận việc, bất 
đắc dĩ đành để Trương Lập đích thân đi theo Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đến Mông Hà 
một chuyến, dọc đường nói rất nhiều câu ngưỡng mộ, lại tiễn bọn họ mấy chục dặm rồi mới trở 
vê. 


Trên đường đi, trời lại đổ mưa phùn mù mịt, xe chạu êm ru trên đường quốc lộ thuộc khu Sơn 
Nam. Đường núi chật hẹp, vách đá cheo leo, xuyên qua các hẻm núi, giáo sư Phương Tân hít 
thở không khí trong lành, chìm đắm trong sự tĩnh lặng, lòng không tạp niệm, đầu óc sạch 
không. Mấy tiếng đồng hồ trước, ông còn ở thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, lo lắng băn 
khoăn không biết mình có đoạt được vinh dự lớn nhất trong đời hay không, giờ đây, tâm trạng 
ông như được cơn mưa kia quét sạch ưu sầu, cái còn lại thì chỉ là sự thành kính trong đáy sâu 
linh hồn và tâm tư ngưỡng vọng cội nguồn. Chỉ có Tây Tạng, cao nguyên cao nhất thế giới nàu 
mới có thể khiến ông xúc động đến thế, nơi đâu không có bụi hồng mù mịt, không có nhà cao 
ngất trời, nơi đây có không khí đã được thanh tây, có những ngọn thần sơn thánh khiết như tiên 
nữ. 


Tâm trạng Trác Mộc Cường Ba cũng bị thế giới vô thanh nàu cảm nhiễm, nhưng trong lòng gã 
lại nghĩ đến một chuyện khác. Bao nhiêu năm chưa trở về, mải bôn ba ở các thành phố lớn, 
cuộc đời gã ngoại trừ chó ngao ra, xem ra rất khó chấn động, mãi cho tới bâu giờ mới gặp gỡ 
một người gây xáo động tâm can. Giờ đây, trở về quê hương, nơi có trà dầu và bột mì Thanh 
Khoa nuôi gã khôn lớn, bầu trời vẫn rộng mênh mông không bờ bến, không khí vẫn nguyên vẻ 
thanh tân quen thuộc; núi cao xa xa sừng sững như những người khổng lồ, mấy trăm nghìn năm 
nay vẫn ngạo nghễ nhìn mảnh đất nàu như thể, chính là chúng đã dùng dòng sữa ngọt tinh khiết 
thiêng liêng nuôi dưỡng sự sống ở nơi đâu. Nhưng mặt đất thì biến đổi, văn minh đã sải bước 
chân dài vươn đến vườn địa đàng cuối cùng này; con người văn minh đã đến đây cùng với lòng 
ngưỡng mộ chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng đồng thời, bọn họ đã mang văn minh đến, và chốn 
tiên cảnh bao la nàu cũng đang biến thành thành thị văn minh. Người ta không nhìn thấy, khó 
lòng còn nhìn thấy được những đàn bò dê hoang dã chạy rầm rập ở nơi này như xưa kia, khi 
chưa có con đường quốc lộ; khó lòng còn nhìn thấy được những khách hành hương mặc áo 
chùng, lưng đeo tay nải đi về miền đất Phật. Hồi nhỏ chính gã cũng từng đem thức ăn tặng cho 
những người đổ về từ khắp các nẻo đường Tây Tạng, cứ ba bước một khấu đầu, nằm rạp mình 
xuống bái tế, đi ròng rã hàng năm, cứ như vậy mà bái lạy trên suốt cả nghìn cây số, bái lạy tới 
khi đến được thần điện Lhasa, núi thánh Cương Nhân Ba Tẻ. Còn có những kẻ bất hạnh, bỏ 
mình dọc đường ở nơi hoang dã. Hành trình gần như một sự khổ tu, động tác lặp đi lặp lại cả 
mấy vạn lần, đơn điệu và cố chấp như thế, thảy chỉ là để đặt chân đến thánh địa trong lòng một 
lần trong đời. 


Lúc đi qua Dương Trác Ung Thổ (Yamdrok), Trương Lập đang lái xe đắc ú giới thiệu với khách: 
"Đây chính là hồ Yamdrok nổi tiếng của Tây Tạng, theo tiếng Tạng nghĩa là hồ San Hô, nó 
không chỉ có rất nhiều nhánh chĩa ra giống cây san hô, mà nước hồ còn có năm màu rực rỡ đẹp 
chẳng khác nào san hô vậy. Trong vùng có truyền thuyết ấu là..." Trương Lập đang nói chợt im 
bặt, vì nhìn vào kính chiếu hậu, anh ta nhận ra hai vị khách ngồi sau đã nhắm mắt, tau chắp lên 
ngực, xem ra còn hiểu "con mắt tiên nữ" hơn anh nhiều. 


Họ đi qua hồ Yamdrok, xe rẽ sang hướng Tây, về phía Nhật Ca Thích (Shigatse) 


Trang 31⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mông Hà, kỳ thực tương đương với một ngôi làng trong nội địa, là địa danh ít nghe nói đến, 
người ngoài tự nhiên nói chung không thể biết. Nhưng diện tích Mông Hà rộng tới sáu bảy dặm 
chiều ngang, mười mấy dặm chiều dài, nằm trong núi, có một con đường, hai bên đường là khu 
dân cư sinh sống cả trăm hộ gia đình. 


Đường núi gồ ghẻ, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đến được Mông Hà thì trời đã gần sập tối, hỏi 
thăm người dân trong vùng họ đã tìm ra người điên kia. Trương Lập thấy người này đầu tóc bù 
xù, mặc một chiếc áo Tạng rách nát, bên ngoài khoác áo gi lê đen cáu bẩn, ngực đeo tượng Bồ 
Tát sáu tau, nằm trên một tấm thảm len cũng bẩn thỉu không kém; anh ta không khỏi chau mày 
cũng không lại quá gần. 


Phương Tân nhìn thấy người này, đã giật bắn mình kinh ngạc, đầu tiên là pho tượng Bồ Tát sáu 
tau màu vàng trên cổ y, tạm không nói là đồng hay vàng, nhưng đây là tượng của Tán Phổ đời 
thứ ba mươi mốt, giá trị văn hoá và giá trị lịch sử không thể đo đếm được, trong các cuộc đấu giá 
ở Thượng Hải, thấp nhất cũng phải lấy hàng triệu làm đơn vị định giá; kế nữa là tấm thảm len 
dưới đất, tuụ bẩn thỉu vô cùng, nhưng đồ hình bên trên vẫn còn rất rõ ràng dễ thấy, đó là Niêm 
hoa thị đạo đồ của Thích Ca, bên cạnh ngồi mỉm cười là Ma Kha Gia Diệp, cách đó một chút 
phía trước là Đại Phạn Thiên Vương (Brahma), Già Lâu La tôn giả và Địa Tạng Bồ Tát đang thì 
thảm, bên phải là Nam Vô Quan Âm đại sĩ, và mấy người nữa, mặt mũi nhân vật đều hết sức 
sống động. Phương Tân thầm nhủ: "Nếu mình đoán không lầm, đây có lẽ là một bức Thang ga 
3 hết sức tinh xảo từ trước đời Tống, dùng kỹ nghệ thêu. Thứ như vậy. không thể nào định giá 
được." Còn đồ trang sức trên đầu, trên lưng y, nhìn có vẻ rách nát, nhưng cũng đều không phải 
vật tầm thường. 


Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên lại gần y, cũng không chú ú xem y bẩn thỉu thế nào, ngồi 
xổm trước mặt ụ, hỏi: "Có phải anh đã gặp một con chó không? Cao thế này, đen tuyển, đầu sư 
tử, mắt của nó là..." 


Người có bộ dạng như ăn mày đó không hề phản ứng, chẳng buồn để Trác Mộc Cường Ba vào 
trong mắt, nhép nhép miệng, lật người, quay mặt vào tường, chống mông về phía gã, sau đó 
chìa cánh tay dính dớp đen đúa ra, giơ tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã vội móc ví tiền ra, 
nói: "Anh cần tiền phải không? Được, anh cần bao nhiêu, nói đi. Hai trăm, đủ không, thêm một 
trăm nữal ” 


Gã đặt tiền vào bàn tay đen sì đó, người kia không ngờ lại "soạt” một tiếng, đánh rơi tiền, toét 
miệng nhìn Trác Mộc Cường Ba cười ngây ngây, vẫn chìa tay ra. Trác Mộc Cường Ba ngắn 
người, tưởng rằng y chê không đủ tiền, lại chuẩn bị lấy ví ra, người đi đường cạnh đó liền nói: 
"Hắn không biết tiền đâu, cho hắn tiền tác dụng gì chứ, hắn cần đồ ăn thôi." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức thu xếp, bảo Trương Lập đi mua chút đồ ăn, Mông Hà không có 
tiệm chuyên bán đồ điểm tâm, cũng không hiểu Trương Lập dùng cách gì, kiếm về được mấy cái 
bánh bột mù Thanh Khoa trộn với bơ nặn thành hình, còn cả hai miếng thịt bò khô nữa. Trác 
Mộc Cường Ba đưa bánh cho người ăn xin, hỏi: "Anh là người ở đâu? ” Người kia không trả lời, 
cũng không sợ phỏng, cầm luôn cái bánh nhét vào miệng, nuốt xong lại chìa tay ra cười ngâu 
ngốc. 


Trác Mộc Cường Ba lại cho y thêm hai cái nữa, hỏi: "Anh hiểu tôi nói gì không? " 


Người kia chỉ ăn mà không đáp, ăn xong lại cười, Trác Mộc Cường Ba còn định đưa thêm, 


Trang 32/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân đã chặn tay gã lại, lắc đầu nói: "Như vậy không được, anh ta căn bản không thèm 
để ý đến chúng ta, thử đi tìm người nào hỏi xem, lẽ nào anh ta cứ điên như vậy suốt? " 


Kết quả, câu trả lời của người qua đường là, người điên này từ khi tới đây vẫn luôn như vậu, có 
lúc đói quá còn túm lấy quần áo người ta xin xỏ, nhưng không ai thấu ụ nói chuyện cả. Trác Mộc 
Cường Ba thảm chán nản, lẽ nào thầy giáo gã chẳng may lại đoán trúng, đâu không phải là 
người điên bọn họ muốn tìm? Nhưng giáo sư Phương Tân lại nói: "Tôi chắc đến chín phần rằng 
người điên mà Đường Thọ gặp chính là anh ta, nhưng phải làm sao để anh ta mở miệng bây 
giờ? ” 


Trương Lập nói: "Trời đã tối rồi, chi bằng chúng ta về trước, ngày mai nghĩ ra cách rồi quay lại." 


Trác Mộc Cường ba cũng nói: "Thầu giáo, sao thầu có thể khẳng định như vậy? " Hai người cùng 
lúc lên tiếng, thành thử đều nghe không rõ, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi lại lần nữa. Giáo sư 
Phương Tân nói: "Người này, trên người có rất nhiều thứ hiếm thấy, nhất định đến từ một nơi 
rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ trên người anh ta, thứ nào cũng giá trị không tầm 
thường, không phải là thứ mà người điên ở thế giới văn minh có thể đeo được, có thể khẳng 
định là anh ta đến từ một nơi văn minh chưa vươn tới." 


"AI " Trác Mộc Cường Ba chưa nghĩ đến chuyện này. Trương Lập thì giật mình kinh ngạc, 
chẳng lẽ vị giáo sư nàu cho rằng những thứ cả trong nhà xí cũng không thể dùng này đều rất 
đáng tiền hay sao? 


Trong lúc đó, người điên thấu Trác Mộc Cường Ba cầm bánh trên tau mà không cho mình, bất 
ngờ thò tay cướp, Trác Mộc Cường Ba không để ú, vung tay cản lại một cách rất tự nhiên. Thân 
thủ Trác Mộc Cường Ba cao cường, tay vừa co lại, cổ tau hạ xuống, đè lên cánh tay người điên, 
lật bàn tau tóm lấy cổ áo ụ. Người điên lùi lại, liền lộ ra hình xăm trước ngực, Trác Mộc Cường 
Ba ngẩn người, kinh ngạc kêu lên: "Người Qua Ba, anh là người của bộ tộc Qua Ba." 


Bộ tộc Qua Ba 


Người điên nhân lúc Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra, cướp luôn mấy cái bánh trong tay gã, quay 
người bỏ chạy. Trác Mộc Cường Ba trong cơn chấn động, quên cả đuổi theo. Trương Lập nhanh 
tay nhanh mắt, vội chụp lấy áo gi le của y, nhưng người điên nảy rất khoẻ, "soạt” một tiếng đã 
kéo rách cả áo bỏ chạy. Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, không biết có nên đuổi 
theo không, chỉ thoắt một cái như thế, người điên đã chạy biến vào một ngõ nhỏ. 


Phương Tân đứng sau Trác Mộc Cường Ba, không nhìn rõ lồng ngực người điên, nhưng biết 
nhất định có cái gì đó, vội hỏi: "Bộ tộc Qua Ba? Trên ngực anh ta có gì? ” 


Trương Lập hỏi: "Là, là đầu sói chăng? " 
Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không! Không phải sói, là tô tem Tử Kò Lân." 


"Cái gì? ! " Phương Tân không dám tin vào tai mình nữa. Trác Mộc Cường Ba nhắc lại: "Tôi nói 
với thầy rồi mà, thầu giáo, thầu quên rồi sao? Bộ tộc Qua Ba, ở phía Nam làng chúng tôi, là bộ 
lạc sống sâu trong vùng đất hoang dã nhất. Truyền thuyết Tử Kỳ Lân từ chính chỗ họ mà truyền 
ra đấy." 


Phương Tân lập tức hiểu ra: "Ồ, tôi nhớ rồi, chính là bộ lạc nguyên thuở hồi trước giải phóng 


Trang 33/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn đốt rừng làm rẫy, quần cư săn bắn mà anh đã nhắc đến." 


Trác Mộc Cường Ba lấm nhẩm: "Phải rồi, bọn họ sống ở một nơi không có đường quốc lộ, 
muốn đến phải trèo qua ngọn núi cao hơn bảy nghìn mét so với mực nước biển, trong khu rừng 
nguyên thủy cuối cùng của cao nguyên, là bộ lạc sống chung với sói. Bọn họ dũng mãnh thiện 
chiến, là những thợ săn ưu tú nhất của cao nguyên. Tôi từng có ý định tìm kiếm họ, nhưng bị 
cha tôi ngăn cản, ông bảo chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với Tán ma đó. Vì linh tổ của dân 
Qua Ba phụ thuộc vào Tán ma, gây ôn dịch, chết chóc, tai nạn, nên về sau Tán ma bị Cát 
Tường Thiên Mẫu trấn áp, thì con dân cũng bị phạt nhốt trong Ác Ma thành nằm trên một bình 
nguyên đồng cỏ, xung quanh là những cọc đồng nhọn hoắt chọc trời, chim ưng đầu trọc màu 
nâu đỏ bay lượn trên cao, hồn ma dật dờ khắp chốn, rắn độc lổm ngồm đây mặt đất, giữa những 
dãy núi đỏ lừ là một biển máu sục sôi. Còn Tử Kù Lân chính là thản thú đã giúp Cát Tường 
Thiên Mẫu đánh bại và canh giữ Tán ma. Những câu chuyện thần thoại xa xưa này đã bị vùi 


^* TT 


chôn dưới lớp bụi lịch sử từ lâu, chỉ có cha tôi là còn nhớ thôi. 
Trương Lập hỏi: "Giờ người chạy mất rồi, có đuổi theo không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật mạnh đầu: "Nhất định phải tìm được người này, giờ đã gần như có thể 
khẳng định anh ta biết chuyện Tử Kỳ Lân." 


Trương Lập nghe hai người đối thoại, cũng hiểu ra được vài manh mối, biết hai người tốn bao 
công sức như vậy, chẳng qua chỉ muốn tìm một con chó, nên trông thấy vẻ nôn nóng hiện rõ 
trên mặt Trác Mộc Cường Ba, trong lòng không khỏi thầm tức cười. Phương Tân khuyên giải: 
"Yên tâm, anh ta đã ở đâu một thời gian rất dài rồi, chắc chắn là rất dễ tìm." 


Ba người lên xe đi một vòng, tìm người trong vùng hỏi thăm, người đó liền chỉ cho một con 
đường, sau rồi làu bàu: "Thằng ăn mày điên đó có gì hay, mà liên tục có người tìm hắn thế nhỉ? " 


"Gì hả? " Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng giật nảy mình kinh ngạc, vội hỏi dồn. Người 
kia nói: "Thì hai ngày trước đó, có một cô gái, tắm mười bảy mười tám gì đấu, cũng hỏi tên điên 
ấy ở đâu, mấy người biết nhau à? " 


Phương Tân lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, lớn giọng nói: "Một cô gái trẻ? ! Anh 
có nhìn rõ không, sau đó cô ta đi đâu rồi? " 


Người kia giật mình đánh thót, vội đáp: "Tôi không biết đâu. Cô ta chỉ là hỏi đường kiếm người, 
tôi làm sao biết được cô ta đi đâu chứ? Cô ta không phải người Tâu Tạng." 


"Anh quen hả? " Phương Tân hỏi. Trác Mộc Cường Ba thấy hai người đang nhìn mình, vội lấp 
liếm: "Không... không phải, tôi chỉ nghĩ, liệu có người nào khác cũng đang tìm Tử Kỳ Lân 
không. Nếu người khác tìm ra trước, thì hỏng bét cả." 


Phương Tân biết rất rõ gã học trò nàu của mình không biết nói dối, bèn ngắng đầu lên nhìn 
Trác Mộc Cường Ba "ừm" một tiếng. Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, nét mặt 
ngượng nghịu, rất giống đứa học trò tiểu học làm chuyện sai quấy, lung túng: "Chúng ta mau đi 
tìm người điên đó đi, nếu không, nếu không, anh ta đi mất thì..." 


Ba người đến chỗ ở tạm của người điên, nhà cửa toàn bộ dựng bằng gỗ, chống bằng cột, cách 
mặt đất bốn năm mét, tấm vải năm màu trên nóc đầu dấu muội than, trước cửa có vẽ mặt trăng, 
mặt trời và mây lành, hai bên bậu cửa xếp bằng đá trắng, ở giữa đặt một chiếc sừng trâu. Cửa 


Trang 34/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không khoá, đấy ra bước vào, trong phòng trống không, gió thổi vút qua, mùi phân nước tiểu 
hòa lẫn với mùi thức ăn thiu thổi xộc vào mũi. Ba người đảo mắt nhìn quanh, thấy trên trần nhà 
còn có bích hoạ truyền thống của Tạng giáo, một căn phòng bên trong hướng về phía mặt trời 
là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch, trong phòng bụi phủ dày, một góc chất đống vô số quần 
áo rách tả tơi, xem ra được dùng làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trác 
Mộc Cường Ba và Phương Tân đang thầm lo lắng, không biết người điên kia đã đi đâu mất, chợt 
nghe Trương Lập kêu lên: "Ở đây nàu! " 


Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân vội chạy vào Phật đường nơi Trương Lập đang lục soát, 
thấy anh ta mở cửa số, chỉ tau xuống con ngõ nhỏ bên dưới, người điên đang nằm rúc thành 
một đống, đen trùi trũi như con nhím, không nhìn kỹ thật khó mà phát hiện ra. Ba người vội rời 
nhà, vòng ra phía sau. Trương Lập đi bên trái, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân ởi 
bên phải, dồn người điên vào con ngõ nhỏ sau căn nhà. 


Nhưng liền đó họ nhận ra làm vậy là thừa, vì người điên cuộn thu lu một đống, cả thân mình rúc 
trong tấm chăn dàu màu đen không biết làm bằng chất liệu gì, run lên cầm cập, đầu dúi hết sức 
vào tấm chăn, thi thoảng thò ra ngó nghiêng, tròng mắt đảo vẻ đầy bất an và sợ hãi, mùi hôi 
thối bốc lên nồng nặc từ một bãi xú uế to tướng, không ngờ đã mất kiểm soát mà đại tiểu tiện cả 
ra. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba trong lòng đầy kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt y, trông thấy một thứ 
lông lá xồm xoàm, thì ra là một con chó đen nhỏ cỡ bốn, năm tháng tuổi, đi đứng còn chập 
chững. Người Tạng coi chó như thần, nhiều nơi thờ cúng tô tem, bái tế linh thân đều là tượng 
thản chó, người Tạng tôn kính con chó như người Ấn Độ tôn kính bò thần vậu, vì thế chó lớn 
chó nhỏ đều có thể đi nghênh ngang khắp đường lớn, ngõ nhỏ. Ở thánh địa Lhasa, có một độ 
chó nhiều đến thành nạn, chỉ riêng mấy thứ chúng thải ra đã đủ khiến người ta phải đi đứng dò 
dẫm thận trọng từng bước rồi. Bất kể đâu trên đất Tạng, chuyện phát hiện ra một vài đàn chó 
hoang chẳng có gì là lạ, nếu là người kinh nghiệm, có con mắt tinh tường còn có thể tìm ra 
giống chó tốt trong đó, thậm chí là ngao. 


Nhưng con chó nhỏ này, Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân thoáng nhìn đã biết chỉ là chó 
hoang tắm thường, với kích cỡ và sức lực của nó bây giờ, quả không thể uụ hiếp một người 
trưởng thành, bọn họ không sao hiểu nổi, cớ gì người điên sợ hãi đến thế. Con chó nhỏ đang đi 
kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi dưới đất, tất nhiên mon men chạy đến. Mắt người điên 
muốn lòi cả ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên những tiếng khàn khàn, con chó mà đến gần 
hơn nữa, e rằng v sẽ ngất xỉu. Trác Mộc Cường Ba liền sải chân bước tới, nhẹ nhàng để tay lên 
cổ con chó, nó dừng ngay tại chỗ. 


Người điên gào ầm ï như lên cơn: "Đi đi! Đi đi Mang đi! Nhanh mang nó đi! " Y nói bằng tiếng 
địa phương ở Nam Tây Tạng rất hiếm người hiểu được, cũng may Trác Mộc Cường Ba vốn là 
người xứ đó. 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, nhấc con chó len, đung đưa trước mặt người điên, nói: "Sao hả? 
Biết nói chuyện rồi à? " 


Lồng ngực người điên phập phồng dữ dội, hai mắt không dám nhìn vào tay Trác Mộc Cường 
Ba, gã khẩn khoản: "Mang nó đi, nhanh lên! Xin ông." 


Phương Tân đưa tay giữ con chó lại, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Xem ra, anh ta thật sự rất sợ 


Trang 35/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


con vật này, đừng làm anh ta sợ quá lăn ra chết đấy." 


Trác Mộc Cường Ba khẽ vung tay, đưa con chó cho Trương Lập đứng phía sau, rồi mới hỏi: "Tôi 
hỏi anh, anh là người bộ tộc Qua Ba hả? Thông làng của các anh ở đâu? Tại sao anh lại ở đâu 
một mình? " 


Người điên nhìn chằm chằm vào con chó nhỏ trên tay Trương Lập, để lộ ánh mắt cực kỳ sợ hãi 
nhưng cũng tràn đầy oán hận, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng lại như đang cố nghiến chặt: 
"Chết rồi! Nó đến rồi, chết cả rồi! " 


Tuy Phương Tân không hiểu người điên đang nói gì, nhưng ông để ý thấy tai trái y sứt một 
miếng, tuụ vết thương đã lành từ lâu, nhưng nhìn vết sẹo còn lại thì rất giống bị chó cắn. 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, hỏi: "Cái gì chết rồi? Anh nói rõ xem nào." 


Người điên rớt dãi ròng ròng, ánh mắt lơ mơ, ngây dại nói: "Tất cả dê, đều bị cắn chết cả rồi! " 
Anh ta dường như nhớ lại được cái gì đó, trong cơn sợ hãi thoáng lộ vẻ lãnh đạm với cái chết. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn thấu, trong lòng thầm kinh hãi không hiểu ở đâu ra cái ánh mắt lạnh 
lẽo, cơ hồ không có chút sinh khí nào kia, lờ mờ cảm nhận được gì đó. Gã chụp hai vai người 
điên, lắc mạnh: "Còn người? Người trong làng đâu? " 


Người điên thoáng như cười mà chẳng phải cười, bình tĩnh nói: "Tất cả mọi người, đều bị cắn 
chết rồi." 


Trác Mộc Cường Ba đã chuẩn bị tâm lú, nhưng tim vẫn đập loạn xạ, ở thôn làng bộ tộc Qua Ba 
đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sống sót duy nhất phát điên, rốt cuộc y nhìn thấy cảnh 
tượng gì vậy? Nếu v tỏ ra cực kỳ sợ hãi, gã còn có thể an ủi vỗ về, nhưng y lại làm ra vẻ lạnh 
lùng hờ hững, mạng sống của người trong cả một làng, đối với y khác nào đàn kiến bị giẫãm chết 
đâu. Nét mặt lạnh tanh này khiến Trác Mộc Cường Ba lạnh toát toàn thân, sống lưng tê buốt. 
Người điên đột nhiên bỗng há miệng đọc rống lên một đoạn Phạn văn dùng trong tế lễ, nghe 
như nguyền rủa: "Ma quở phản lại Phật lấu máu nhuộm đỏ nhà của Thần, thần thú canh giữ bốn 
phương sống lại..." 


Trương Lập đứng cạnh thấy người điên kia vừa khóc vừa cười, lúc rên lên ư ử, lúc hát rống lên, 
chẳng biết có ú định gì, lắm bẩm nói: "Tên điên này, đang làm gì vậu nhỉ? " Phương Tân vội đưa 
tay ngăn anh ta lại, ra hiệu Trương Lập không được lên tiếng. 


Tuy Phương Tân biết tiếng Tạng, nhưng thứ phương ngôn nàu ông nghe không hiểu, có điều 
nhìn nét mặt của Trác Mộc Cường Ba, ông nhận ra gã hiểu và đang lắng nghe xem người điên 
kia nói gì. 

Ước chừng nửa tiếng sau, Trác Mộc Cường Ba mới đứng dậy, thần sắc nặng nề, người điên kia 


vẫn lúc cười lúc hát, lúc lại khóc lên tu tu. Phương Tân quan tâm hỏi: "Sao rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba mở miệng, bất ngờ nhận thấu bản thân quá căng thẳng nên không thể thốt 
thành tiếng, gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc, hồi lâu sau mới nói khàn khàn: "Tử Kỳ Lân 
có lẽ ở gần làng của họ, chỉ là... chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Người trong làng ấy e là 
chết sạch cả rồi, chỉ còn mình anh ta thoát được." 


Trang 36/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân nôn nóng ngắt lời: "Bị Tử Kỳ Lân..." Nói tới đây thì tắc nghẹn." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đâu: "Không biết. Anh ta không nói hẳn như vậy, đây chỉ là suụ đoán 
thôi. Thầy giáo, thầy biết Tứ Phương miếu không? " 


Phương Tân ngẩn người, ông am hiểu văn hoá Tạng, nhưng Tứ Phương miếu thì hình như chưa 
bao giờ nghe nói. Trác Mộc Cường Ba biết không ít những chuyện Tây Tạng không có ghi trong 
chính kinh chính sử từ cha mình. Còn Trương Lập thì chỉ biết nghe mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba thủng thẳng: "Từ khi Tán Phổ đời thứ ba mươi ba chấn hưng Phật giáo đến 
nay, Lhasa được coi là trung tâm của thánh địa, núi Cương Nhân Ba Tê, núi Mạc Nhĩ Đa, núi 
Cống Bố Nhật Thần, núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp - tứ đại thần sơn như một bàn tay, nâng 
niu viên minh châu ở giữa này. Còn Đại Chiêu tự thì ở trung tâm khu thành trì cũ, là chính tâm 
tự, phía Đông có Tang Gia tự cổ xưa nhất, phía Bắc là Xung Cổ tự ở Niệm Thanh, phía Tây có 
Bạc Bang Ca, phía Nam có Tát Già tự, bốn ngôi chùa này gọi là Tứ Phương miếu." 


Trác Mộc Cường Ba nói xong, Phương Tân liền nhớ ra, tiếp lời: "Tôi biết rồi, chính là Tứ 
Phương thần miếu mà Bản giáo 4 lưu truyền. Khi nghe kể truyền thuyết này, tôi đã vô cùng kinh 
ngạc, Bản giáo vốn là tôn giáo nguyên thuỷ ở Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo, 
thánh miếu của Phật giáo sao lai có thể thông qua Bản giáo để lưu truyền, hơn nữa trong bốn 
ngôi chùa này có Bạc Bang Ca được xây dựng từ thời Tùng Tán Can Bố, Tang Gia tự, Tát Già 
tự, xâu cách nó chừng hơn trăm năm, còn Xung Cổ tự lại cách đó những hơn hai trăm năm, là 
kiến trúc của thời kỳ Phật pháp phát triển, mấy ngôi chùa miếu nàu căn bản chẳng liên quan gì 
đến nhau, tại sao lại hợp chung làm Tứ Phương miếu chứ? ” 


Trong mắt Trác Mộc Cường Ba thoáng lộ vẻ bất an, gã nhìn sắc trời đang dẫn ảm đạm hơn, lẩm 
bẩm: "Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ ông già tôi biết, đến lúc phải về nhà rồi. " 


Phương Tân vỗ nhẹ lên vai gã như an ủi, ôn tồn nói: "Về nhà đi, thế nào cũng phải về nhà. A 
ma anh đang đợi đói ”. 


Trí giả ở Đạt Ngoã Nô Thố 


Người điên nhảy múa đi về căn nhà bẩn thỉu của mình, bọn Trác Mộc Cường Ba ba người có vẻ 
đã nắm được thông tin cần biết, cũng không cản ụ lại. 


Kỳ thực, trong lòng Trác Mộc Cường Ba còn rất nhiều nghi vấn, nhưng gã biết, có hỏi thêm 
cũng không thể biết được nhiều hơn từ miệng người điên này nữa, dõi theo bóng lưng y ổi xa 
dân, gã thở dài: "Hà, chúng ta đi thôi." 

Trương Lập nhìn sắc trời bảo: "Muộn quá rồi, chỉ bằng ở luôn đâu nghỉ một đêm, ngày mai mới 
đi " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không, đêm nay phải trở về gấp." Phương Tân gật gật đầu, ra hiệu 
cho Trương Lập lái xe. 


Phương Tân đọc được trong ánh mắt gã sự kính sợ. Trác Mộc Cường Ba sợ cha. Đức Nhân lão 
gia không cao bằng Trác Mộc Cường Ba, tuổi tác đã cao, cả thể chất lãnh tinh thần đều không 
bì được với Cường Ba, nhưng gã rất kính sợ. Trước mặt cha, Trác Mộc Cường Ba hệt như đứa 
trẻ đã sai quấy chuyện gì đó, làm cái gì cũng cần thận từng li từng tí, lỡ làm không đúng một 


Trang 37/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện nhỏ, chưa cần Đức Nhân lão gia mắng mỏ, chính gã đã sợ đến nỗi tim đập thình thịch. 
Thậm chí nghe tiếng ho của cha, gã cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, lông tóc dựng đứng. Bởi 
vì Đức Nhân lão gia là bậc đại trí giả của phương Nam, nhà họ rất nhiều quy củ, cực kỳ nghiêm 
khắc, Trác Mộc Cường Ba là con trai duy nhất, đối với những quy củ trong nhà, gã cảm thấu rất 
sợ hãi nhưng cũng không thể làm gì được. 


Mỗi lần về nhà, Trác Mộc Cường Ba đều hụ vọng cha đã ra ngoài, chỉ khi ở cùng mẹ, gã mới có 
cảm giác an toàn. Đặc biệt là những năm gần đây, chuyện Trác Mộc Cường Ba làm, cha gã 
không ủng hộ, trong mắt Đức Nhân lão gia, chó là bạn của con người, được thần linh trên trời 
đưa xuống phàm trần để cứu giúp nhân loại, địa vị của chúng so với con người thậm chí còn cao 
hơn một bậc, cần đặt tượng thần chó lên bàn thờ mà kính phụng. Còn Trác Mộc Cường Ba thì 
đang làm gì chứ, gã bắt hết cả chó lại, nhốt trong lồng, đem đi bán lấy tiền, chỉ riêng một điểm 
này, mỗi lần gã về đều bị cha trách mắng. Theo quy củ trong nhà, khi chay dạy bảo, Trác Mộc 
Cường Ba phải quù dưới đất, cúi đầu xuống, cha không cho mở miệng thì gã không được mở 
miệng biện bạch. Nhưng lần này thì khác, lần nàu giáo sư Phương Tân đến. Đức Nhân lão gia 
rất có cảm tình với giáo sư Phương Tân, hai người tuổi tác tương đương, tính cách tương hợp, 
người này kính trọng kiến thức của người kia, từ thuở gặp mặt lần đầu đã trò chuyện như bạn cũ 
mười năm. Giáo sư Phương Tân nghiên cứu học thuật rất chuyên nghiệp về Phật giáo ở Tây 
Tạng, thành thực đất Tạng và lịch sử Tâu Tạng, đây cũng là kinh nghiệm ông tích luỹ được khi 
nghiên cứu Tạng ngao, hơn nữa, tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ Đức Nhân lão gia cả. 


Có Trác Mộc Cường Ba chỉ đường, Trương Lập lái xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng 
đến được Đạt Ngõa Nô Thế vào lúc trời đã tối đen như mực. Xe dừng, ba người đi vào nhà Trác 
Mộc Cường Ba, một nội viện Tâu Tạng điển hình. Vừa đi qua cổng, đã thấu một ông già người 
Tạng đang quét dọn trong vườn, xung quanh đốt nến. Trác Mộc Cường Ba thân thiết gọi: "La 
Ba a khốt " 


Ông già người Tạng ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn Trác Mộc Cường Ba, xúc 
động nói: "Thiếu gia? Cường Ba thiếu gia? Cậu trở về rồi. La Ba nhớ cậu muốn chết, mau vào 
gặp a ma của cậu đi, bà ấy cũng nhớ cậu lắm đấu. Để tôi đi báo cho lão gia." Nói xong, ông lão 
bỏ luôn cây chổi xuống, chạy vào Phật đường. 


Trác Mộc Cường Ba hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ cam chịu, lắm bẩm nói: "A ba cũng ở nhà à? 
Thầy giáo, đội trưởng Trương, hai người ở đây đợi tôi, tôi vào thăm a ma một chút." 


Trương Lập nhìn xuống đất, lại nhìn những ngọn đèn quanh sân, ngạc nhiên hỏi: "Sao trời tối 
như vậy mới quét dọn? ” 


Phương Tân giải thích: "Ban ngày cái sân nhỏ này lúc nào cũng chặt cứng người tới nghe trí giả 
truyền giáo. Đoàn trưởng của các anh cũng từng được ban phúc ở đây đấy." 


Trương Lập thấy hướng đi của Trác Mộc Cường Ba và hướng đi của ông già La Ba kia khác 
nhau, lại ngạc nhiên hỏi tiếp: "Cha mẹ của Cường Ba thiếu gia không ở cùng nhau sao? ” 


Phương Tân đáp: "Đây là quy củ trong gia tộc bọn họ, cho dù là thân cận như vợ, con, muốn 
gặp Đức Nhân lão gia, cũn phải thông báo trước, Đức Nhân lão gia đồng ý gặp thì mới được 
vào. ` 


"AI " Trương Lập kinh ngạc thốt lên, "Đây là quụ củ gì vậy? " 


Trang 38/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân lại giải thích: "Đây là quy củ địa vị của bậc trí giả phải cao hơn người khác. Vì vậu ở 
phương Nam này, Đức Nhân lão giao, giống như một nửa Phật Sống vậy." 


Trương Lập nói: "Tôi thấu Cường Ba thiếu gia hình như hơi sợ cha mình thì phải." 


Phương Tân cười ha hả, nói: "Không phải hơi sợ, mà là rất sợ, từ nhỏ đã bị quy củ nghiêm khắc 
như vậu gò bó, với tính cách của Trác Mộc Cường Ba, khẳng định là có phạm lỗi, phạm lỗi rồi 
thì không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc, cho dù vết thương đã lành cả rồi, nhưng trong 
lòng vẫn sẽ để lại chướng ngại tâm lụ." 


TA 


Trương Lập "ô” một tiếng, nói: "Lẽ nào Đức Nhân lão gia còn lợi hại hơn cả Cường Ba thiếu 
gia? " Anh ta nghĩ đến hình thể của Trác Mộc Cường Ba, thầm mường tượng ra Đức Nhân lão 
gia. 


Phương Tân nói: "Không, thực ra Đức Nhân lão gia, không cao lớn như Trác Mộc Cường Ba, 


ông ấy cũng giống như tôi, chỉ là một ông già mà thôi. 
"Vậu mà Cường Ba thiếu gia vẫn sợ thế ư? " Trương Lập vẫn không hiểu. 


Phương Tân nói: "Đó là uy nghiêm, một sự uy nghiêm tràn đầy trí tuệ, rất khó hình dung bằng 
ngôn ngữ, nếu có cơ hội, anh được gặp Đức Nhân lão gia, tự nhiên anh sẽ hiểu thôi." 

Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã ởi ra, bên cạnh gã còn có một người đàn bà Tạng trung niên, 
giống như tất cả những phụ nữ lao động dân tộc Tạng khác, bà đội khăn đầu, mặc áo Tạng, 
khuôn mặt đã hơi nhăn nheo, nhưng rất tươi tắn, dựa vào Trác Mộc Cường Ba cao hơn mình cả 
cái đầu. Khoảng khắc đó khiến Trương Lập trong lòng chấn động, cái gì là hạnh phúc, anh ta có 
thể đọc được trên gương mặt của người phụ nữ Tạng nàu. 


Trác Mộc Cường Ba kéo tay người phụ nữ, chỉ vào Phương Tân đứng xa xa nói: "A ma, đô nai ” 
Người phụ nữ mừng rỡ nói: "A, phương hành trát tây, trát tâu đức lặc! ” 
Phương Tân đáp: “Irát tâu đức lặc, Mai Đoá mạc bố, thiết nhượng giới ví gia bố cùng." 


Ba người dùng tiếng Tạng nói chuyện, Trương Lập đứng đó, chẳng hiểu câu nào, Trác Mộc 
Cường Ba thấy anh ta lúng túng, bèn giải thích: "A ma của tôi không biết tiếng Hán." Về sau 
nghe người phụ nữ tên là Mai Đoá đó nói: "Á phụng hứa điếm gia." Trác Mộc Cường Ba mới 
bảo: "A ma mời hai người vào trong ngồi." 


Ba người vào một gian sảnh bên, ngồi xếp bằng, bà Mai Đoá lấy trà bánh ra tiếp khách, Phương 
Tân đưa hai tay đón lấy, Trương Lập cũng học theo, hai tay đón lấy bát trà. 


Ba người Trác, Phương, Mai vui vẻ trò chuyện. Trương Lập đảo mắt nhìn xung quanh, căn 
phòng nhỏ này vẫn theo lối cũ của dân Tạng, kết cấu rất đơn giản, nhưng trang trí rất hoa lệ. 
Bức tường kim loại màu vàng được ánh đèn chiếu sáng ngời, bên trên lò sưởi vẽ hình bát bảo cát 
tường 5, những bức tường còn lại đều là tranh Phật tổ, Bồ Tát, trên trần nhà cũng là tranh Bồ 
Tát, tất cả tường trong căn phòng này, có thể nói là vách vàng rực rỡ cũng không sai. Một số gia 
cụ dát vàng được chạm trổ hết sức phức tạp, chiếc tủ kiểu Tạng dựa sát tường, khán thờ nhỏ, 
bên trên khắc chìm những câu kinh bằng chữ Khoa đầu, và chiếc kỷ thấp ở giữa, không thứ nào 
là không tỏ rõ sự hào hoa của chủ nhân. Dưới đất dùng nệm trải lên thảm kiểu Tạng, trên thảm 


Trang 39/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng thêu một số bức tranh giảng kinh thuyết đạo của Phật giáo. Nhưng căn phòng này khác với 
những căn phòng kiểu Tạng mà Trương Lập đã thấy, nó không có sofa, cũng không có ti vi hay 
những đồ điện gia dụng hiện đại gì hết. 


Phương Tân thấy Trương Lập cứ ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn quanh bốn phía, liền thấp giọng 
nhắc nhở: "Đừng nhìn lung tung, thế là rất bất lịch sự." 


Một lát sau, ông lão người Tạng tên La Ba kia đi vào, dùng tiếng Tạng chào hỏi bà Mai Đoá 
xong, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba thiếu gia, lão gia gọi cậu! " 


Cường Ba thiếu gia lè lưỡi với mẹ, làm mặt quở, rõ ràng là muốn nói: "Lại ăn mắng rồi." A ma 
gã nói mấy câu hình như an ủi, rồi Cường Ba rón rén đi ra. 


Không lâu sau, liền nghe thấu một giọng già nua, người còn ở ngoài cửa, đã nói bằng tiếng Hán 
lưu loát: "Giáo sư Phương Tân, thằng nhãi Cường Ba này thật không lễ độ, lại không bảo trước 
cho tôi, làm anh phải đợi ở đây lâu như vậy.” 


Giáo sư Phương Tân đứng dậy, ra cửa đáp: "Đức Nhân a la, lâu rồi không gặp tôi vẫn luôn rất 
nhớ ông.” 


Trương Lập thầm nhủ, Đức Nhân lão gia đến rồi, liền quay đầu lại nhìn, một ông già thân hình 
hơi mập, tinh thần quắc thước đang đứng ngoài cửa. Đức Nhân lão gia không để râu, nhìn tướng 
mạo, Trác Mộc Cường Ba giống ông nhu khuôn đúc, nhưng khuôn mặt ông rộng hơn một chút, 
ánh mắt hiền hoà, trong lúc nói chuyện, tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người ta có cảm 
giác vừa thân thiết lại vừa kính trọng. 


Đức Nhân lão gia ôm chặt giáo sư Phương Tân, sau đó ngồi chỗ đầu tiên bên trái lò sưởi, giáo sư 
ngồi sát cạnh ông, bên cạnh là Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập ngồi sau cùng, bà Mai Đoá 
ngồi chỗ đầu tiên bên phải, lão La Ba đứng cạnh một bên. 


Đức Nhân lão gia nói giọng rất bình thản, điểm đạm, nhưng toát lên sức mạnh áp chế lạ lùng: 
"Người điên mà mọi người tìm thấy ta cũng biết. Có lẽ, đây chính là ý trời, bộ tộc Qua Ba sớm 
muộn gì cũng bị thần linh trừng phạt, điều này đã được quyết định từ mấy nghìn năm trước rồi. " 


Giáo sư Phương Tân nói: "O, lẽ nào Đức Nhân a la sớm đã đoán trước được số mệnh của bộ tộc 
Qua Ba? " Câu này hỏi nghe hết sức thành khẩn, không hề có ẩn ý châm chọc, bởi vì Phương 
Tân biết, đối với bậc trí giả mà nói, rất nhiều chuyện vượt qua sức tưởng tượng của con người. 


Đức Nhân lão gia đáp: "Những lời người điên đó lắm nhảm, Cường Ba đại khái cũng nhớ được 
một ít, đã nói lại cho tôi rồi. Đó là một điểntrong kinh Phật. `'Bất động minh vương chú giáng 
yêu trừ mai ” 


"AI " Phương Tân cũng đã nghĩ những câu thổ ngữ nghe như hát kia có thể là văn khấn của một 
buổi tế lễ nào đó, nhưng không ngờ lại chính là "Bất động minh vương chú", Phật kinh có tam 
đại mật chú để giáng ma: "Bất động minh vương chú", "Đại bi chú", "Lục đạo luân hồi chú", đều 
là những điển tịch cao nhất trong kinh Phật, phải là cao tăng đắc đạo giữ được lòng sáng mới 
được truyền dạy; đó là tượng trưng của tín ngưỡng và thân phận địa vị, tuyệt đối không phải là 
kinh văn mà một người điên như vậy có thể học được. Nhưng người điên đó làm sao biết được? 
Phương Tân nghi hoặc trong lòng, lộ ra cả nét mặt. 


Trang 40/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đức Nhân lão ra nhận ra mối nghi hoặc trong lòng giáo sư Phương Tân, liền giải thích: "Theo 
Bỏ Đề tổ tâm kinh của chúng tôi, bộ tộc Qua Ba gần mực thì đen, trở thành nô bộc của đại ác 
ma Tán ma, bị Cát Tường Thiên Mẫu trừng phạt, phải ở trong thành Ác Ma. Tuy đó chỉ là 
truyền thuyết huyễn hoặc, mục đích là để điểm hoá người đời, nhưng thân phận thực sự của 
người Qua Ba chính là người canh gác Tứ Phương miếu, canh gác toà miếu cuối cùng ở cực 
Nam, Nghi thức tế bái trong làng được truyền từ đời này qua đời khác, bọn họ là bộ tộc duy nhất 
biết lối vào của thánh miếu phương Nam, nhưng giáo quy cực kỳ nghiêm khắc, căn bản không 
cho bất cứ người nào trong làng được lại gần Cực Nam thánh miếu. Còn "Bất động minh vương 
chú" đó, chính là được khắc trên mình thần thú hộ vệ trước miếu. " 


Phương Tân lại hỏi: "Nhưng mà, có Tứ Phương miếu thật sao? Theo những tư liệu tôi có được, 
Tứ Phương miếu phân bố không hề đối xứng, mà thời gian xây dựng lại càng cách xa nhau hơn, 
hình như không có khả năng quy vào một mối thì phải. " 

Đức Nhân lão gia cười cười, tay trái chỉ vào giữa hai chân mày, kế đó kết thành trước ngực, tỏ Ú 
nói Phương Tân là người trí tuệ cao sâu, sau đó nói: "Tứ Phương miếu mà bây giờ vẫn gọi, là 
khái niệm mơ hồ mà người sau căn cứ theo Thi kinh, Sử kinh của người xưa để lại mà luận ra, 
chỉ có trong giáo lú của cổ giáo Ninh Mã vẫn lưu lại cách xưng hô này. Còn Bạch giáo, Hoa giáo 
về sau vì thuyết nàu không thể khảo sát, nên đã bỏ không gọi nữa. Còn nguồn gốc cách gọi Tứ 
Phương thánh miếu của Ninh Mã giáo, lại bắt nguồn từ Bản giáo Tạng truyền, vì vậy không được 
các giáo phái khác tiếp nhận. Sự thực, Tứ Phương miếu mà tổ tiên chúng tôi nhắc đến, là bốn 
toà miếu tự lúc Đại Pháp vương hắc đạo, mới ban bố giáo lụ, để lại bốn mặt Thánh sơn. Bốn 
ngôi miếu nàu không nằm ở cực Đông, cực Tây, cực Nam, cực Bắc mà tuân theo giáo lý nhà 
Phật, nằm ở các góc của chữ Vạn, theo kinh văn Ninh Mã ghi chép, lần lượt gọi là Đang Nhã 
Cống Bố, Đức Cách Lạp Khang, Hoà Bản Lợi Tạng Tông, Sắc Quả Lạp Mẫu; còn theo ta su 
đoán, bốn tên này có lẽ đại biểu cho chùa Giáng Chân Cách Kiệt ở phía Tây Bắc, chùa Cách 
Tát Lạp Khang ở Tây Nam, chùa Bồ Khúc ở Đông Bắc, Sắc Cát Lạp Khang ở phía Đông Nam. 
Thứ mà bộ tộc Qua Ba đời đời bảo vệ, chínhh là Tứ Phương miếu chính thống này." 


Phương Tân nghe xong, lại càng nghi hoặc, thảm nhủ: "Chùa Bố Khúc? Không phải chùa Tang 
Gia sao? Sắc Cát Lạp Khang là chùa nào? Ơ đâu? " Ông đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, 
thấy gã cũng chau mày, hiển nhiên là đang lục tìm trong ký ức. 


Cả lão bộc tên La Ba kia, cũng cảm thấy nghi hoặc với những tên chùa mà Đức Nhân lão gia 
vừa nói, rõ ràng Đức Nhân lão gia chưa nhắc đến bao giờ. Chỉ có Trương Lập không hề hứng 
thú với những chuyện này, anh ta đến Tây Tạng thời gian còn ngắn, chưa có hiểu biết gì về văn 
vật cổ tích của đất Tạng, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến bà Mai Đoá mẹ Trác Mộc Cường Ba. 
Người mẹ hiền hậu này, nãu giờ vẫn chăm chú ngắm đứa con cao lớn của mình, khuôn mặt lúc 
nào cũng nở nụ cười hoà nhã, một nụ cười thoả mãn, rất hiển nhiên, bà hết sức thoả mãn với 
cuộc sống trước mắt của mình. Không hiểu tại sao, Trương Lập luôn thấy bóng dáng mẹ mình 
trên gương mặt người phụ nữ Tạng chất phác này, mẹ anh ta ở quê, quanh năm làm việc vất vả, 
gương mặt từng trải phong sương cũng sớm in đầu những nếp nhăn. Nụ cười của mẹ cũng hạnh 
phúc và an lành như vậy. Đã hai năm không về nhà, cứ lặng lẽ ở vùng cao nguyên lạnh lẽo nàu, 
Trương Lập biết mẹ ở nơi xa xôi đang khắc cốt ghi tâm nhớ mong mình, cũng như mình đang 
nhớ mẹ vậy. Nhưng anh vẫn kiên quyết canh giữ nơi đây, không chỉ vì lý do lớn "tổ quốc yêu 
cầu", mà quan trọng hơn là, khi hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ biên giới Tây Tạng này, anh có 
thể một lần lĩnh hai trăm nghìn tiền trợ cấp đặc biệt, có món tiền này, sau khi chuyển ngành về 


Trang 41/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhà, anh có thể mua một chỗ ở trong thành phố, để mẹ và người nhà đều được sống trong 
thành phố, đây là tâm nguyện bức thiết nhất mà cũng lớn nhất của Trương Lập. 


Lúc này, Phương Tân đã mang nghỉ vấn trong lòng nói ra, Đức Nhân lão gia chỉnh lại mép chiếc 
áo kiểu Tạng, làm nó càng gọn gàng chỉnh tể hơn, ông rủ rỉ nói: "Đây là một bí mật, nếu không 
phải từ nhỏ tôi đã có thể đọc thuộc lòng toàn bộ `Bỏ Để Tổ tâm kinh', đồng thời hoàn toàn 
thông hiểu thì cũng không thể cho mọi người một đáp án." Phương Tân biết rõ, `Bỏ Đề Tổ tâm 
kinh' đó, chính là cổ kinh Ninh Mã được cất trong Bố Đạt La cung, là chí bảo gia truyền của nhà 
Trác Mộc Cường Ba. 


Đức Nhân lão gia ngồi thắng hơn nữa, toàn thân lại toát lên vẻ trang trọng, ai nấy đều chịu ảnh 
hưởng, không khí thành ra thêm phần nghiêm trang. Đức Nhân lão gia nói: "Chuyện này, liên 
quan đến đại tai kiếp của Phật giáo." Ba người Phương, Trác, La cùng lúc "ỏ" lên một tiếng, tuụ 
vẻ mặt mỗi người khác nhau, nhưng xem ra đều đoán được một đôi phần. Quả nhiên, Đức Nhân 
lão gia nói: "Phật giáo Tạng truyền" 6, vốn được các đời Pháp vương tuyên truyền, hoằng dương 
Phật pháp, nhưng đến đời Tán Phổ thứ bốn mươi hai, lại làm ngược lại, ra sức diệt Phật. Sau khi 
Tạng Vương đời thứ bốn mươi hai Lãng Đạt Mã kế vị, đã ra sức diệt Phật, cấm dịch Phật điển, 
đốt đền huở chùa, phá hoạt tượng Phật, kinh điển, sát hại tăng lữ, Phật giáo Tâu Tạng chìm vào 
thời kỳ đen tối. Lãng Đạt Mã diệt Phật có một duyên cớ. Chuyện kể rằng có ba anh em xâu 
tháp ở Nepal, khi tháp hoàn thành, họ làm lễ `hồi hướng”, dựa vào nguyện lực của ba người, lần 
lượt chuyển thể thành Xích Tùng Đức Trinh 7, Liên Sư 8, Tịch Hộ 9. Nhưng bọn họ lại quên 
mất không làm lễ cho con bò cũng phải vất vả làm việc, con bò phẫn hận, thể sẽ phá hoại ngăn 
cản bọn họ hoằng dương Phật pháp. Vì thế đỉnh đầu Lãng Đạt Mã gồ lên như sừng bò, `Lãng 
có nghĩa là `bò', `Đạt Mã là lưu chuyển, chính là muốn nói, Lãng Đạt Mã là con bò chuyển thế. " 


Bí mật về cô gái 


Trương Lập cũng đã bị câu chuyện của Đức Nhân lão gia hấp dẫn, giờ mới biết thì ra Phật giáo 
Tây Tạng từng trải qua một thời đại cực kỳ đen tối. Còn Phương Tân lại ngấm ngầm gật đầu, tuụ 
ông đã nghe chuyện Tạng Vương đời thứ bốn mươi hai diệt Phật và thân thể của ông ta, nhưng 
chưa biết đến câu chuyện bò chuyển thế diệt Phật giáo hoàn chỉnh như Đức Nhân lão gia vừa 
kể. 


Đức Nhân lão gia lại tiếp: "Phật giáo Tây Tạng vì sự cố Lãng Đạt Mã, phân thành hai thời k, 
trước và sau. Thời kỳ đầu, Phật giáo Tây Tạng không có gì phân biệt giáo phái, chỉ có tranh 
chấp giữa Phật giáo và Bản giáo. Cũng vì sau khi diệt Phật, điển tịch truyền lại không giống 
nhau, nên Phật giáo Tây Tạng mới phân ra mấy nhánh như bây giờ." Đức Nhân lão gia thấy ánh 
mắt náo nức của mọi người, khẽ mỉm cười nói: "Không cần nôn nóng, giờ ta sẽ nói chuyện Tứ 
Phương miếu đây. Trước tiên là nói về chuyện xây dựng Tứ Phương miếu đã nhé. Đại Pháp 
vương Tùng Tán Can Bố vì khai mở dân trí, cầu Phật ban ân, đã lần lượt phái sứ giả đến ba nước 
có nền Phật giáo cường thịnh nhất bấu giờ là Ấn Độ, Nepal, Đại Đường, đồng thời xin được cầu 
thân để tỏ lòng hữu hảo. Cuối cùng công chúa Xích Tôn của Nepal và công chúa Văn Thành 
của Đại Đường đã lần lượt vào Tạng, công chúa Lăng Già Lan của Ấn Độ vì đường xá vất vả, đi 
được nửa đường thì mắc bệnh mà qua đời, nhưng đội ngũ tống hành thì vẫn đến được Tây Tạng, 
ba vị công chúa mang theo rất nhiều kinh điển Phật học, thư tịch và tất cả các pháp khí liên 
quan tới giáo lý, quan trọng hơn cả là, lúc đó Phật chỉ có ba pho tượng vàng đẳng thân duy nhất, 
cũng theo các công chúa vào Tâu Tạng. Vì công chúa Lăng Già Lan nửa đường quy tiên, nên 


Trang 42/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tượng Phật bằng vàng lúc hai lăm tuổi đã lập tức trở về Ấn Độ, nhưng tượng tám tuổi và mười 
hai tuổi đều để lại đất Tạng. Chịu trách nhiệm cung phụng chính là chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu 
sau nàu. ˆ 


Trương Lập như nhớ ra gì đó, chen miệng vào nói: "Á, tôi nhớ ra rồi, đứng vậy, tôi còn đến 
chùa Đại Chiêu xem tượng vàng rồi nữa." 


Đức Nhân lão gia khẽ lắc đầu nói: "Đó là do về sau các tăng lữ đúc lại để để xướng Phật học 
thôi, theo sách cổ ghi chép, tượng vàng đẳng thân của Phật tổ là bằng vàng thật, năm đó khi 
được đưa vào Tây Tạng, chỉ riêng tượng tám tuổi, đã cần tới mười tám con bò mới kéo được. 
Thực không dám giấu, pho tượng vàng chân thân đó, sớm đã bị lưu lạc trong trần thế bao la nàu 
rồi. Mọi người có thể tưởng tượng, theo cùng tượng vàng đẳng thân quú trọng như vậy vào Tây 
Tạng có thứ nào là vật tắm thường đâu, lúc ấy phẩm vật đều là những pháp bảo cao quý nhất, 
thánh khiết nhất của đất Tạng rồi. Ngoại trừ chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu ra, phải xây thêm bốn 
ngôi chùa nữa mới đặt hết các vật phẩm cung phụng Phật tổ. Khi Lãng Đạt Ma diệt Phật giáo, 
cũng biết chùa thường không thể so với những ngôi chùa này, báu vật kỳ trên bên trong hẳn 
nhiều vô số kể, cũng may tăng lữ trong chùa sớm biết tin, khi Lãng Đạt Ma mang quân đến, 
những pháp bảo trong chùa đã được chuyển đến nơi khác, chôn sâu dưới tầng nham thạch, đó 
chính là Nham Tạng (gter-ma) 10 nổi tiếng. Các tăng lữ trong chùa có chết cũng không chịu tiết 
lộ địa điểm chôn giấu thánh vật, Lãng Đạt Mã liền nổi cơn thịnh nộ, phóng hoả thiêu rụi cả Tứ 
Phương thánh miếu! " 


"AI " Miệng giáo sư Phương Tân tròn lại thành hình chữ: "O”: "Bị... bị đốt rồi! Vậy hiện giờ..." 


Đức Nhân lão gia trang trọng gật đầu nói: "Không sai, những chùa chiển chúng ta thấy hiện naụ, 
đều là sau nàu mới trùng tu lại. Theo như ghi chép trong Bồ Đề kinh, lúc đó, Phật giáo được lưu 
truyền lại, một phần là do các giáo đồ Ninh Mã cổ giáo hoàn tục đem kinh điển đi chôn giấu; kế 
đó đến ba người Mã, Yêu, Tạng chạy đến khu người Khang, Mã Thích Ca Mâu Ni, Yêu Cách Vĩ 
Quúnh Nãi, Tạng Nhiễu Tái 11 tu hành ở núi Cát Tường Khúc Ốc Nhật 12. Vẻ sau ba người giả 
làm hành khất, dùng một con la chở sách vở điển tịch chạy sang nước khác, thời Hậu Truyền 
của Phật giáo Tây Tạng có quan hệ rất lớn với ba người nàu. Còn giáo đồ Ninh Mã cổ giáo cũng 
học theo cách của ba người, giả làm ăn mày, dùng la gầu chở một lượng lớn đồ pháp khí nhiều 
lần dịch chuyển, mang pháp bảo nhà Phật ở Nham Tạng và biên giới thánh địa đến một nơi an 
toàn hơn.” 


"Ở, ở đâu? " Giáo sư Phương Tân không ghìm nổi kích động, thấu Đức Nhân lão gia dừng lời, 
lập tức hỏi ngau. 


Đức Nhân lão gia lắc đầu đáp: "Trong kinh thư không ghi chép cụ thể, chỉ nói đó là một nơi 
không nhìn thấu mặt trời lên phía Đông, cũng không thấy mặt trời lặn phía Tây, nhưng quanh 
năm đều tắm trong ánh nắng chói lọi. Một nơi được linh hồn của các tín đồ tận trung vĩnh viễn 
bảo vệ." 


Nét mặt giáo sư Phương Tân lộ vẻ vô cùng chán nản, ông vốn muốn nghe Đức Nhân lão gia nói 
ra một kết quả cặn kẽ hơn, ví dụ như địa danh mà người bộ tộc Qua Ba bảo vệ, ở một ngôi làng 
nhỏ đìu hiu nào đó chẳng hạn, nhưng Đức Nhân lão gia lại chỉ tiết lộ một đáp án không thể coi 
là đáp án được. Đức Nhân lão gia tiếp: "Có điều, tôi hoài nghi, thứ mà bộ tộc Qua Ba bảo vệ 
chính là số kinh văn và pháp khí đó." Tâm trạng giáo sư Phương Tân lập tức bị kích động trở lại, 


Trang 43/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lòng bàn tay Trương Lập cũng tự dưng đẫm mồ hôi. 


Trong khi tâm trạng hai người Phương, Trương lên xuống theo lời kể của Đức Nhân lão gia, 
Trác Mộc Cường Ba chỉ ngồi ngây ra đó, bất động, bởi cha gã không hề nhắc tới bất cứ đầu mối 
gì liên quan tới Tử Kỳ Lân, ngoài Tử Kù Lân ra, gã chẳng mấy hứng thú với những chuyện khác. 


Giáo sư Phương Tân lại hỏi thêm một số tình tiết trong lịch sử đất Tạng và những manh mối về 
Tứ Phương miếu. Đức Nhân lão gia nhất nhất đều dùng nội dung trong kinh văn làm đáp án, có 
chỗ nào không hiểu, ông lại đọc nguyên văn ra, cùng giáo sư Phương Tân chụm đầu tham khảo. 
Trác Mộc Cường Ba làm một thính giả cung kính, điều gã thấy may mắn nhất chính là, cha gã 
dường như chìm đắm vào phát hiện tưởng như trọng đại kia, mà quên mất không hỏi ý đồ và 
mục đích vào Tây Tạng lần này của giáo sư Phương Tân và gã. 


Thời gian trôi đi rất nhanh, ông già La Ba chuẩn bị món trà bơ bốc khói nghi ngút, đồng thời 
hâm lại bữa tối. Mẹ Trác Mộc Cường Ba đã dọn phòng ngủ cho hai người khách, ăn cơm xong, 
giáo sư Phương Tân tiếp tục nói chuyện với Đức Nhân lão gia trong phòng của ông, rất muộn 
mới trở lui. Giáo sư vừa bước ra sân đã thấy Trác Mộc Cường Ba cũng đứng đó, cúi đầu nhìn 
đăm đăm xuống đất, vẻ suụ tư. Ông ngạc nhiên nói: "Cường Ba, anh đang đợi tôi à? " 


Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới ngấng đầu lên để ý, vội hỏi: "Thế nào rồi? A ba tôi có hỏi gì 
không? " 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Yên tâm, Đức Nhân lão gia không hề hỏi mục đích chuyến 
đi nàu của chúng ta, ông ấy chỉ thảo luận với tôi về những nơi có khả năng cất giấu một số kinh 
sách đã biến mất cả nghìn năm nay. Người có trí tuệ cao vời như ông ấy, đã tham ngộ ra sân, sỉ 
rồi. Ông ấu chỉ muốn nhờ tôi nói với anh, nếu có thể tìm ra số Tạng kinh đã mất tích đó, sẽ là 
một cống hiến rất lớn đối với quốc gia và dân tộc Tạng đấy." 


Trác Mộc Cường Ba lắm bẩm nói: "Tôi có thiếu tiền đâu, số Tạng kinh đó và Tử Kò Lân lại 
chẳng liên quan gì tới nhau cả." 


Giáo sư Phương Tân kích động nói: "Cường Ba à, Cường Ba thiếu gia của tôi ơi! Hình như anh 
vẫn chưa hiểu, người điên đó nói đến, không chỉ là một con Tử Kỳ Lân thôi đâu. Nếu tất cả đều 
đúng như trong kinh thư ghi chép thì phía trước chúng ta sẽ có một kho tàng văn hoá lịch sử 
đấu. Giá trị của nó, không thể dùng tiền bạc mà tính toán được. im tự tháp Ai Cập, lăng mộ 
Pharaoh, di tích Mawa, thần điện Hụ Lạp, còn cả, còn cả... cái chúng ta sắp phát hiện đây nữa, 
là một di tích lịch sử, một nền văn minh nhân loại, thậm chí còn vượt trên cả các kỳ quan kia 
nữa, anh biết phân lượng của nó thế nào chưa? Cám ơn nhé, Cường Ba." 


Giáo sư Phương Tân bất thình lình cảm ơn, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy hơi hoang mang, gã 
ngạc nhiên hỏi: "AI Tại sao lại cảm ơn tôi? Giáo sư? " 


Phương Tân cười nói: "Nếu không có anh, tôi vẫn còn đang chuẩn bị bài phát hiểu ở hội nghị 
Matthew Liva, là anh đã khiến tôi cảm thấy xúc động và hưng phấn chưa từng thấy? " Nét mặt 
giáo sư Phương Tân quá đỗi kích động, cứ như đã phát hiện ra kho báu đó rồi vậu. Lúc nàu, cả 
hai người bọn họ đều không ai ngờ sự việc sẽ phát triển theo một hướng khác. 


Giáo sư Phương Tân kích động hồi lâu rồi mới bình tâm trở lại, khi bình tâm, tư duy của ông 
cũng khôi phục sự tinh tế tỉ mỉ, ông nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, Cường Ba, anh có chuyện gì 


Trang 44/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giấu tôi phải không? " 
Trác Mộc Cường Ba không ngờ giáo sư Phương Tân nói thẳng như vậy, lắp bắp: "Gì... gì ạ? !" 


Phương Tân cười ha hả, nói: "Anh là học trò do một tay tôi đào tạo, nhất cử nhất động đều 
không qua nổi mắt tôi đâu. Hôm nayv, khi đang dò hỏi về người điên, lúc nghe thấy có một cô 
gái đến hỏi thăm, cử chỉ của anh rất bất thường nhé, rồi sau đó, anh cứ luôn ngần ngơ thần hồn. 
Rốt cuộc đã xả ra chuyện gì? Cường Ba, con trai, có chuyện gì không tiện nói ra phải không? " 


Mặt Trác Mộc Cường Ba không ngờ lại đỏ bừng lên, cũng may dưới ánh trăng không dễ gì nhận 
ra được, gã ngập ngừng nói: "Giáo sư, tôi, tôi có một chuyện không nói thật với thầu." 


Giáo sư Phương Tân thu lại nụ cười, hỏi: "Chuyện gì vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Đường Minh, Đường Minh thực ra, cô ấy, cô ấy là con gái, tên, tên là 
Đường Mẫn." Nói xong, gã như đứa trẻ đã làm chuyện sai trái, cúi gầm mặt, trong lòng hồi 
tưởng lại những ngày tháng bên Đường Mẫn ở Pensvlvania. 


Trác Mộc Cường Ba bốn mươi hai tuổi, đã có một lần thất bại trong hôn nhân, gã quá mạnh 
mẽ, vợ gã khi ở bên gã lúc nào cũng cảm thấy áp lực nặng nề, một thứ áp lực vô hình. Thân thể 
cao lớn khôi vĩ của gã, gương mặt nghiêm lạnh như gang như thép, tác phong làm việc nhanh 
mạnh như sấm chớp, không gì là không tạo nên áp lực đối với những người xung quanh. Nhân 
viên của gã từng thì thầm nhỏ to với nhau: "Ở cùng một phòng làm việc với tổng giám đốc Trác 
có thể khiến người ta căng thắng đến nỗi không thở nổi." 


Từ khi vợ mang theo con gái rời xa gã, Trác Mộc Cường Ba lại càng toàn tâm toàn ú tập trung 
vào công việc, khi cả bản thân gã cũng cho rằng mình sẽ cứ vậy phấn đấu cả đời thì bỗng nhiên 
Đường Mẫn xuất hiện ngay trước mặt gã, một cô nữ sinh nhỏ thuần khiết, yếu điệu đứng trước 
cổng bệnh viện Andrea. Khi nhìn thấu cô lần đầu tiên, gã đã có cảm giác cô giống như một 
nàng công chúa nhỏ cần người khác bảo vệ. Trác Mộc Cường Ba không ngờ rằng, trái tim của 
gã lại vì cô mà dậu sóng, vì một cô gái chỉ lớn hơn con gái gã có ba tuổi. Trong thời gian hơn 
một tháng ở Mỹ, gã không thể nào kiếm chế nổi mình, bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với 
Đường Mẫn, càng tiếp xúc càng nhận ra, cô công chúa nhỏ thuần khiết này thật sự cần gã bảo 
vệ. Sự thông minh trong sáng, sự tinh nghịch ngây thơ, sự hoạt bát vui tươi của cô, mang đến 
cho cuộc sống khô khan của Trác Mộc Cường Ba hứng thú vô cùng vô tận, Trác Mộc Cường Ba 
không nói được cảm giác của gã với Đường Mẫn, rốt cuộc là giống cha với con gái, hay là giữa 
tình nhân với tình nhân, có lẽ cả hai đều có cả, nhưng gã đã mười phần khẳng định, gã không 
thể rời xa Đường Mẫn, giống như Đường Mẫn không thể rời xa gã vậu. Sự gặp gỡ của họ, tựa 
như hai giọt nước mưa từ nghìn vạn năm trước, đi khắp vũ trụ bao la, cuối cùng lại dung hợp với 
nhau, hoà lẫn thành một, không thể tách rời ra nữa. Tình cảm của gã với Đường Mẫn vừa phát 
ra thì không thể thu lại, thậm chí còn vượt lên cả năng lực suụ nghĩ của gã, đến nỗi khi gặp giáo 
sư Phương Tân, gã phải che giấu giới tính của Đường Mẫn. Bởi gã đột nhiên cảm thấy, vị giáo 
sư già nàu tinh thần quắc thước, học vấn chất đầy năm xe, mà quan trọng hơn là, gã biết giáo sư 
Phương Tân đang sống một mình! 


Giáo sư Phương Tân giữa độ trung niên thì mất vợ, từ đó không tái hôn, con trai ông đang học 
tiến sĩ ở Canada. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi gặp lại ông, Trác Mộc Cường Ba đã coi giáo 
sư thành tình địch của mình, vì một lý do hết sức hoang đường nên đã nói dối một điều nho 
nhỏ. 


Trang 45/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ở Mông Hà, khi người qua đường nói đến một cô gái trẻ, Trác Mộc Cường Ba lập tức có phản 
ứng, Đường Mẫn đến rồi, cô cũng đang tìm tung tích người điên kia, làm sao mà gã không kinh 
hoảng cho được. Trước khi lên đường, Trác Mộc Cường Ba đã vừa dỗ vừa gạt, lại doạ dẫm uụ 
hiếp, nhất quyết không để Đường Mẫn đi Tây Tạng, gã biết rõ, con đường anh trai Đường Mẫn 
đã đi qua, không phải đơn giản có thể dùng hai chữ "nguy hiểm" mà hình dung cho được, lộ 
trình lần này, nói không chừng còn phải đem tính mạng ra đặt cược nữa, gã làm sao chịu để bảo 
bối trong lòng mình chịu gió chịu sương, chịu đựng những đày đoạ không phải người nào cũng 
chịu được cả chứ. Gã đã mua một phần bảo hiểm cực lớn, người nhận bồi thường là Đường 
Mẫn. Sự xuất hiện của cô ở đâu, đã hoàn toàn làm loạn hết tính toán của gã. 


Giáo sư Phương Tân nghe hết câu trả lời như tự kiểm điểm của Trác Mộc Cường Ba, liền nhoẻn 
miệng nở lại nụ cười, nói: "Ha ha, lợi hại nhỉ, coi cả thầy giáo thành tình địch. Lão già chết đến 
nơi như tôi mà vẫn còn quyến rũ thế sao? " 


Trác Mộc Cường Ba thành thật đáp: “Trí tuệ của thầy giáo khiến thầy trẻ mãi không già. " 


Phương Tân cười cười nói: "Được rồi, có phải là cô bé đó hay không vẫn chưa chắc chắn, anh 
cũng không cần quá căng thẳng. Ngủ sớm chút đi, ngàu mai, chúng ta còn phải đến Mông Hà 
thăm người điên đó lần nữa, anh ta nhất định còn có thể cho chúng ta nhiều tin tức giá trị hơn. 
À, nói không chừng, ngày mai, anh có thể gặp được người tình trong mộng nữa đấy, hà hà..." 
Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhõm trở về phòng, sắc mặt không ngờ lại 
từ từ trầm xuống, thầm nhủ: "Cường Ba, nếu cô gái kia không phải là tình nhân của anh, thì mới 
đáng lo đấy." 


Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba dậy từ sớm, làm lễ chào cha mẹ, cơm sáng cũng chưa kịp 
ăn, chỉ bốc tạm mấy miếng bánh bột Thanh Khoa, rồi bảo Trương Lập lái xe đi Mông Hà. 

Trên xe, ngoài Trương Lập, hai người còn lại đều mang tâm trạng thấp thỏm không vên, vì 
những mục đích khác nhau, bọn họ đều hụ vọng có thể đến Mông Hà càng sớm càng tốt. Vừa 
tới Mông Hà, đã gặp ngay người đã chỉ đường cho họ lần trước. Trương Lập kéo cửa kính xe 
xuống, chào hỏi, nhưng câu trả lời của ông ta lại khiến cả ba giật nảy mình, ông ta nói: "O, là 
mấy ông à. Mấy ông lại đến tìm thằng điên à? Tôi còn tưởng sáng sớm nay các ông đã đưa hắn 
đi rồi chứ! " 

"Gì hả? Bị đưa đi rồi? " Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi. 

Người kia gật đầu nói: "Đúng vậy, có người lái xe tới đưa đi." 

Phương Tân hỏi: "Đưa đi lúc nào? Bọn họ là ai? Lái xe gì? " 

Ông kia nói: "Tâm bảy giờ sáng gì đó, tôi cũng không nhìn rõ lắm, tôi chỉ thấu mấy người vác 
một người lên xe rồi lái đi luôn, nhìn phía sau giống giống với tên điên đó, về sau thì không thấu 


hắn nữa. Xe của họ cũng giống xe của các ông, tôi còn tưởng là các ông nữa cơ." 


Trương Lập nói ngay: "Chúng ta đến đó xem sao, xem trong nhà còn sót manh mối gì không? " 


Chú Thích 


Tran 


Trang 46/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1 Sikkim: một bang ở Ấn Độ, nằm giữa Nepal và Bhutan, sát biên giới Tây Tạng. 
2 Núi Gang Rinpoch, ngọn núi thiêng của người Tạng. 
3 Một dạng tranh vẽ đặc sắc của người Tạng, mang đậm ý nghĩa tôn giáo. 


4. Còn gọi là Hắc giáo, nhưng không phải một chi phái thuộc đạo Phật như Hoàng giáo, Bạch giáo, mà là tôn giáo 
nguyên thuỷ ở Tây Tạng, tương tự như đạo Shaman, sùng bái các thần linh trong thế giới tự nhiên. Bản giáo 
nguyên thuỷ chia thế giới làm ba phần - trời, đất, dưới đất; các vị thần trên trời gọi là Tán (btsan), các thần trên mặt 
đất là Niên (gnyan), các thần dưới đất là Lỗ (klu). 


Sau khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bản giáo và Phật giáo đã có xung đột gay gắt, cho đến 
thời Xích Tổ Đức Tán, Tán Phổ đứng ra chủ trì một cuộc biện luận giữa Phật giáo và Bản giáo. 
Bản giáo bị thua, từ đó phải lui vẻ, để Phật giáo trở thành tôn giáo chính thức ở Tây Tạng. Về 
sau tranh chấp vẫn chưa dứt, đại thần Lang Đạt Mã đoạt quyền trong tau Xích Tổ Đức Tán, chủ 
trương diệt Phật, Bản giáo lại lên ngôi. Đây có thể xem là một lần phản kích nặng nề của Bản 
giáo đối với Phật giáo. Sau đó, Lang Đạt Mã bị ám sát, Phật giáo trở lại vị trí tôn giáo chính thức 
ở Tây Tạng. 


5. Bát bảo cát tường (tám vật may mắn) hay Bát cát tường, còn gọi là Bát thuy cát tường, tiếng Tạng là "Trát tâu đạt 
kiệt", là môt loại tỉnh phẩm hội hoạ kiểu tổ hợp rất thường thấy ở Tây Tạng, nhưng nội hàm rất sâu sắc. Phần lớn 
đều được thể hiện dưới hình thức bích hoạ, đôi khi dưới hình thức phù điêu hay điêu khắc, biểu tượng may mắn nàu 
gắn liền với Phật giáo, thường thấy trên đồ dùng, trang sức của người Tạng. 


Tám vật này gồm: 


- Bảo tản (cái ô), tiếng Phạn là CHATTRA, âm tiếng Tạng là Rinchen Dug, tượng trưng cho quyền uy giáo hoá của 
Phật Thích Ca. 


- Bảo ngư (con cá), tiếng Phạn là SURVANA MATSYA, âm tiếng Tạng là Sergvi Nụa, tượng trưng cho tự do và giải 
thoát, cũng tượng trưng cho trí tuệ. 


- Bảo bình (cái bình), tiêng Phạn là KALASHA, âm tiếng Tạng là Terchen-pahi Bumpa, tượng trưng cho A Di Đà 
Phật, và linh hồn vĩnh hằng. 


- Diệu liên (hoa sen), tiếng Phạn là PADMA, âm tiếng Tạng là Padma Zangpo, tượng trưng cho phẩm chất gần bùn 
mà không hôi tanh mùi bùn, cũng tượng trưng cho chính quả. 


- Bạch hải loa (ốc biển trắng), tiếng Phạn là SHANKHA, âm tiếng Tạng là Dungkar Yakhvil, tượng trưng cho Phật 
pháp vang vọng tứ phương. 


- Cát tường kết (gút thắt mau mắn), tiếng Phạn là SHRIVATSA, âm tượng Tạng là Palgui Behu, tượng trưng Phạn 
Võng Kinh đại biểu cho tất cả triết học và lú luận trong vũ trụ. 


- Thắng lợi chàng (cờ chiến thắng), tiếng Phạn là DHVAJA, âm tiếng Tạng là Choggi Gụaltshan, tượng trưng cho 
thắng lợi tu thành chính quả. 


- Kim pháp luân, tiếng Phạn là CHAKRA, âm tiếng Tạng là Sergvi Khorlo, tượng trưng cho sự toả chiếu của giáo lú 
nhà Phật. 


6. Là một trong ba nhánh của Phật giáo Trung Quốc, tục gọi là Lạt ma giáo. 


7. Tạng Vương đời thứ 37. 


Trang 47/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


8. Liên Hoa Sinh đại sư: nhà sư Ấn Độ mang Phật giáo Mật tông truyền vào Tâu Tạng nửa sau thế kở thứ tám. 


9. Satiraksita (705 - 762): nhà sư Ấn Độ, năm 743 được Tán Phổ Xích Tổ Đức Tán mời đến Tây Tạng, chủ trì việc 
dịch kinh văn sang tiếng Tạng ở Lhasa.</diu 


10. Tiếng Tạng nghĩa là kho báu chôn giấu.</div 


11. Tây Tạng Phật giáo lược sử ghi tên ba người này là Mã Nhĩ Thích Ca Mâu Ni (Smarsakya-muni), Lạp Phổ Tát 
(Rab-gsal), Nguyệt Cách Cẩm (Gvo-dge-hbvuin). 


12. Tây Tạng Phật giáo lược sử chép là núi Mã Long Đoá Kiết Tường. 


Trang 48/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Hồi Ức Của Ba Tang 


Anh ta nói giọng hơi run run: "Đó đơn thuần chỉ là trùng hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng 
tôi, cứ như bị ma quỷ dẫn đường vậy. Chúng tôi mất phương hướng trên dải Tâu Phong, đi mười 
lăm ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết tất cả vẫn đang 
trong khu vực Himalaua hùng vĩ, xem ra chúng tôi vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát ra được. 
Có ba người đã chết cóng, hai người quáng tuyết 1, những người còn lại e cũng đã tận số, khi 
vượt qua một ngọn núi không tên, một người trong đội sảy chân trượt trên vách đá xuống, 
không biết bao lâu sau, anh ta dùng bộ đàm liên lạc, bảo chúng tôi cùng xuống hết, vì anh ta đã 
khám phá ra thiên đường. " 


Bản đồ sống của Tây Tạng 


Trương Lập kiểm tra hết sức kỹ lưỡng căn nhà tạm của người điên, cuối cùng đứng dậy kết luận: 
"chỉ sợ không đơn giản là đưa đi thôi đâu, hai người xem, đây là vết chân đạp giãy giụa, đây là 
vết chân bị kéo lê, ngoài cửa còn có vụn vải rách, người điên chắc chắn đã bị bắt đi. Đối phương 
có ba người, nhìn dấu chân thì đều cao trên một mét tám cả, là ai được chứ? " 


Giáo sư Phương Tân cầm tấm thảm rách và một món trang sức nhỏ bước ra, mỉm cười có vẻ đắc 
ý: "Xem ra bọn họ đi rất vội, hơn nữa, lại không hề biết giá trị của những thứ trên người anh 
chàng kia." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm thảm bẩn thỉu, hỏi: "Đây là gì vậy? " 


Phương Tân đáp: "Đây là thảm lông dệt hoa, cụ thể là lông gì thì còn chưa rõ, nhưng xem ra thì 
rất có phong cách Tây Tạng ở thế kỷ mười ba. Món đồ trang sức này là một cái Ca Ô mạ vàng 
2, bên trong có hình Phật tổ chịu nạn, tôi nghĩ, đâu đều là đồ vật tùy thân của người điên kia, có 
thể đem về nhờ cha anh coi thử xem sao." 


Ba người lủi thủi trở về. Trên đường Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi không ra: "Rốt cuộc là ai đã 
đưa người điên đó đi? Là Mẫn Mẫn chăng? Tại sao cô ấu lại làm thế? Không! Không thể là cô 
ấy." 


Vừa về tới nhà, Trác Mộc Cường Ba vội gọi ngay cho chi nhánh cơ sở Thiên Sư của gã ở Tây 
Tạng, nhắc toàn bộ nhân viên chú ý tìm một người điên, tuy nói thế nào cũng không thể miêu tả 
rõ ràng được, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn cố hết sức kể thật tường tận với từng nhân viên. 
Còn giáo sư Phương Tân thì mang những thứ đồ phát hiện được đến bái kiến Đức Nhân lão gia. 


Đức Nhân lão gia đang rất bận, phải sờ đầu ban phúc cho những người sùng tín vượt đường xa 
tới đâu, còn phải giảng Phật pháp nữa, thành ra giáo sư Phương Tân chỉ có thể nhân lúc Đức 
Nhân lão gia nghỉ giải lao, nhờ giám định hai món đồ ông mang về. Nhưng chỉ lát sau, giáo sư 
Phương Tân mặt mày hoan hỉ chạy ra ngoài, nói với bọn Trác Mộc Cường Ba: "Đã xác định 
được rồi, đâu là thảm dệt thời vương triều Tát Già, bên trên là Hoan Hỉ Phật và các Minh Phi. 
Còn về chất liệu, Đức Nhân lão gia nói ông ấy cũng chưa từng thấy thứ lông tơ này bao giờ, 
không phải ngựa không phải bò, không phải dê cũng không phải lạc đà, vô cùng hiếm thấu. 
Còn cái Ca Ô kia thì là đồ mới, chỉ có bộ tộc Qua Ba mới có. Hàng chữ nhỏ ở hai bên là Tịch 


Trang 49/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thiên Bồ Tát văn: "Tai họa, sợ hãi và khổ ải trên thế gian, đều do ta nắm giữ..." Hình vẽ bên 
trong là Phật Tổ, chìm đắm trong Bi Thiên địa ngục, bị muôn nghìn loài ma quỷ cắn xé, về sau 
được Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết vượt qua chín mươi chín tầng trời, mới cứu thoát Phật khỏi 
Bi Thiên địa ngục, hơn nữa... hơn nữa Đức Nhân lão gia nói, truyền thuyết này chỉ tồn tại trong 
bộ tộc Qua Ba. Không được ghi trong bất kỳ điển tịch hay kinh Phật nào. Đức Nhân lão gia nói 
ông ấu có thể dốc sức giúp chúng ta tìm kiếm địa giới của bộ tộc Qua Ba đó" 


"AI " Trác Mộc Cường Ba giờ mới lộ vẻ mừng rỡ, gã biết trọng lượng lời nói của ba mình tương 
đối có sức nặng, với sức ảnh hưởng của cha gã, về mặt vật chất bọn họ đã được ủng hộ rất lớn, 
những thứ chỉ dựa vào năng lực của bọn họ khó mà có được, nay đều có thể dễ dàng về tau. 


Trương Lập đứng bên cạnh nói: "nhưng đầu mối duy nhất của chúng ta giờ đã đứt rồi, làm sao 
mà tìm đây? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không, cậu không hiểu rồi. Chúng tôi đại khái cũng đã biết phạm vi 
cư trú của bộ tộc Qua Ba, chỉ là xưa nay chưa có ai tới đó mà thôi. Nay tất cả các đầu mối đều 
tập trung vào một chỗ, con ngao và các kinh Phật thất lạc chúng ta muốn tìm rất có khả năng 
đều nằm ở phạm vi đó, chúng ta chỉ cần mang theo đủ các thiết bị là có thể xuất phát được rồi! " 


Phương Tân nói: k9) việc này làm sớm ngày nào hay ngày ấy, người điên kia đã mất tích, quả 
thật không phải chuyện lành đâu. ˆ 


Trương Lập hỏi: "Vậy, chúng ta cần những thiết bị gì chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "%e việt dã thật khỏe, toàn bộ dụng cụ để leo đỉnh Chomolungma, đồ 
ăn và một người dẫn đường xuất sắc. " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đức Nhân lão gia đã lên tiếng rồi, tôi nghĩ mấy thứ trước đều rất dễ 
xử lú, nhưng còn, người dẫn đường xuất sắc..." Trác Mộc Cường Ba liền toét miệng cười. 


Phương Tân ngạc nhiên thốt lên: "Lẽ nào anh đã có lựa chọn thích hợp rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Đúng vậy." Gã xoay người về phía nhà trong, nhưng không bước 
vào, mà chỉ La Ba đang cắt sửa câu cảnh. Lão bộc tóc trắng như cước nàu còn đang ngơ ngác, 
Trác Mộc Cường Ba đã lên tiếng giới thiệu: "Chú La Ba đây, chính là tấm bản đồ Tây Tạng sống 
của chúng ta. Trên trời không còn lại dấu vết cánh chim lướt qua, nhưng chú ấy có thể tìm được 
mùi của chim ưng cách đó ngàn dặm, thần thánh trên núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp không 
thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim chú, sông Nhã Lỗ Tạng Bố (Yarlung 
zangbo) nổi sóng cồn không thể ngăn nổi bước chân chú..." 


La Ba cười ha hả nhìn Trác Mộc Cường Ba, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nom như vắng mặt 
trời ấm áp mùa xuân, thật thà nói: "Cường Ba thiếu gia, sao cậu lại đem câu chuyện của A Sơ 
vương tử gán lên người tôi chúứi ” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Chú La Ba, chú hoàn toàn đủ tư cách làm bản đồ sống của Tây 
Tạng mà. Mọi người biết không, thời trẻ chú La Ba đã là tay lái ngựa nổi tiếng nhất trên Trà Mã 
cổ đạo 3 sau này lại đảm nhiệm chức trách hướng đạo viên mặt đất cho đường bay Đà Phong 4, 
khảo sát biên giới Tạng-Nepal, đầu những năm 1990, còn dẫn đội leo núi mở tuyết leo núi Nam 
Ca Ba Ngòa 5, Tây Tạng có bao nhiêu vực sâu, bao nhiêu núi cao, chú ấy chỉ cần nhắm mắt 
cũng đếm ra được." 


Trang 50⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba chỉ vắn tắt ba sự kiện, nhưng mỗi sự kiện lại khiến miệng giáo sư Phương 
Tân mở rộng một chút, đến khi gã nói xong, thì đã há thành hình chữ "O” rồi, ông xúc động 
bước lên, nắm chặt tay La Ba hồi lâu, không chịu buông. La Ba không khỏi thấy hơi ngại ngùng. 
"Lão anh hùng, xin thứ lỗi trước đây tôi đã thất kính, " giáo sư Phương Tân thành khẩn nói. 


Giáo sư đã đến nhà Trác Mộc Cường Ba mấy lần, nhưng luôn nghĩ La Ba chẳng qua là một lão 
bộc bình thường. Tây Tạng trước giải phóng vốn có rất nhiều nông nô, sau giải phóng bọn họ 
đều được phân đất sống đời tự do, nhưng một số người không muốn rời khỏi gia đình chủ nhân 
quú tộc của mình, nên còn ở lại. Giáo sư Phương Tân do vậy xưa nau không mảu may chú ú đến 
lão bộc mặt đầy nếp nhăn, da dẻ lấm tấm đồi mồi này, hôm nay nhân Trác Mộc Cường Ba nhắc 
đến, mới biết lão bộc không ngờ lại có nhiều công lao đến thế. Trà Mã cổ đạo, tuyến đường bay 
Đà Phong, đều là những lộ trình hung hiểm nổi tiếng từ lâu, một bên là đường vận chuyển hàng 
hóa của Mã bang, một bên là hành lang tử vong trên không, đều nguy hiểm vạn phần; nhưng 
điều khiến giáo sư kinh ngạc nhất, vẫn là chiến công mở tuyến đường Nam Cao Ba Ngõa. 


Nam Cao Ba Ngõa hiểm trở dựng đứng bên dòng sông Nhã Lỗ Tạng Bố, là ngọn núi cao nhất 
Tây Tạng với độ cao chừng bảu nghìn mét trên mực nước biển, tiếng Tạng có nghĩa là "Câu giáo 
dài chọc thẳng lên trời cao", leo lên đó khó khăn thế nào không cần nghĩ cũng biết, mà La Ba 
hiện giờ ít ra cũng phải sáu bảy chục tuổi, hồi lão khảo sát con đường lên Nam Ca Ba Ngõa 
chẳng phải cũng đã hơn năm chục tuổi rồi sao, đó đâu phải là chuyện người thường có thể làm 
nổi. 


La Ba luýnh quýnh hết cả chân tay vì sự xúc động của giáo sư Phương Tân, vội đáp: "Xin chớ 
nói thế, giáo sư Phương Tân là người trí tuệ, cũng giống như Đức Nhân lão gia, đều là người La 
Ba vô cùng vô cùng kính trọng. Tôi chỉ là một kẻ trèo núi, nhân lúc chân cẳng còn đi được, thích 
đi nhiều nơi nhiều chỗ mà thôi. Năm tám tuổi đó, nếu không phải nhờ lão gia giải cứu, e sớm đã 
bị bọn Mã bang ném xuống sông cho cá ăn rồi, là lão gia đã dùng vàng đổi lấy tôi từ tay Thổ tụ 
người Khang đó..." Nhắc lại chuyện xưa, lần nào lão La Ba cũng cảm xúc bồi hồi. 


Phương Tân thở phào nói: "Thì ra là vậy. Vậy thì tốt rồi, có ông làm hướng đạo, chúng tôi yên 
tâm được rồi." La Ba ngây người nói: "Gì vậy? Hướng đạo gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba nói: 
"Chú La Ba, chúng tôi muốn đến lãnh thổ của bộ tộc Qua Ba." 


"Gì hả? " Chiếc kéo tỉa cây trong tay La Ba rơi xuống đất, "Tại... tại sao thiếu gia lại đột nhiên 
muốn tới đó? Lão gia có biết không? " 


Phương Tân nói: "Đức Nhân lão gia đã đồng ý rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba tiếp: "Chẳng lẽ chú đến đó rồi? Sao lại căng thẳng thế? " Gã vỗ đâu, "Đúng 
rồi, chú La Ba là tấm bản đồ sống mà, có nơi nào chú chưa đi qua đâu." 


La Ba nhặt kéo tỉa cây lên, lắc đầu chậm chạp: "Không, không dám dấu thiếu gia, nơi thiếu gia 
vừa nhắc tới, La Ba có biết, nhưng xưa nay chưa bao giờ đến cả. Lão gia chẳng phải đã nói, đó 
là vùng đất bị thần linh nguyên rủa, mây đen bất tường mang tới hơi mù vĩnh viễn, màn đêm bị 
những luồng không khí tà ác bao trùm. Chỉ có những sinh linh đã mất hết lương tri, mới bị ném 
vào chốn địa ngục mãi mãi không thể quay đầu ấu. Đó không phải là nơi thiếu gia đặt chân tới 
đâu, thiếu gia” 


Trang 51/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Lời của cha, tôi cũng nhớ rõ, nhưng lần này cha đã đồng ý rồi. Hơn 
nữa, cha còn nói, Dược Sư Lưu Lụ Quang Phật đã dấn thân địa ngục, dùng hoa Mạn Đà La sáu 
cánh giải trừ oán khí tích tụ mấu ngìn năm. Quán Thế Âm nghìn tau nghìn mắt từng lấu hoa sen 
thuyết pháp, độ kiếp vô số linh hồn cực ác. Đến cả Thích Ca Như Lai, cũng thả thú cưỡi của 
mình xuống bảo vệ những linh hồn bị ruồng bỏ, những cô hồn dã quở lang thang không cách 
quay đầu trở lại dưới chốn Hoàng Tuyền." Gã biết rõ, La Ba vốn rất thành tín, không thể dùng lú 
lẽ bình thường mà nói cho thông được, cần phải mang những lời cha gã đã dạy dỗ ra thuyết 
phục họa may mới xong. 


La Ba vẫn lắc đầu: "Tại sao lão gia lại đồng ý chứ? Đó đâu phải là nơi thiếu gia có thể tới được. 
Sao lão gia lại đồng ý được cơ chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân giờ mới lên tiếng: "Bộ tộc Qua Ba có thể đang bảo vệ Phật điển nghìn năm 
từ thời Tâu Tạng diệt phật. Kinh điển từ nghìn năm trước đó đã đến lúc phải được đưa ra khỏi 
khe núi tối tăm rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến Đức Nhân lão gia đồng ý cho chúng tôi đi." 


La Ba nói: "Không, mọi người không hiểu. Môi trường ở đó khốc liệt tới mức không thể nào 
tưởng tượng được đâu. ˆ 


Trác Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi: "vậy là chú biết nơi đó, rốt cuộc là ở đâu vậy, chú La Ba? " 
La Ba nói: "Ơ... nói một cách chính xác, có lẽ là ở Nam Tây Tạng, phía Tây của miền Nam." 


"Có thể cụ thể hơn nữa không? " Giáo sư Phương Tân chau mày, bởi vì ông biết, nơi La Ba vừa 
nói, rất có thể chính là khu vực dãy Himalaya cắt ngang qua, ở đó có những ngọn núi cao nhất, 
nơi hoang vu không có con người sinh sống lạnh giá nhất, hơn nữa còn vượt qua cả biên giới 
Trung Quốc! \ 


La Ba trầm ngâm, rồi lắm bẩm bằng tiếng Tạng: "Lão gia chắc không đồng ý đâu, đó là nơi ở 
của ma quỷ mà." Rồi đột nhiên lão ngấng phắt đầu dậy, hỏi: "Thiếu gia, giáo sư, hai người có 
biết, tại sao biên giới Trung-Ấn cứ lần lữa mãi không thể xác định không? " 


"Hả? " Trác Mộc Cường Ba ngần ngừ. Giáo sư Phương Tân thì nói: "Đó là vấn đề lịch sử để lại." 


La Ba vuốt nhẹ lên những vết nhăn trên mặt, xem ra vẫn khó quyết định, hai mắt nhắm hờ, nói: 
"Đó chỉ là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là việc khảo sát vùng đất đó quá khó khăn! Sau 
giải phóng, La Ba từng cùng đi với đoàn khảo sát, đó là một vùng núi tuyết kéo dài tít tắp. Trước 
mắt toàn là những ngọn núi tuyết phủ trắng toát, bất kể đi bao nhiêu lâu, núi vẫn cứ lù lù trước 
mặt, cứ như thể biết tiến lên theo bước chân người vậy. Chúng tôi cắm trại dưới chân núi, mười 
hai người làm một tổ, đoàn khảo sát đã phái đi hơn ba mươi tổ, nhưng không có một tổ nào trở 
về được đại bản doanh. Bọn họ mất phương hướng trong gió tuyết, chết mà thân thể cũng 
không tan rữa, linh hồn bị cảm cố trên đỉnh Thần Phong, trong đó có một nửa đều là dân Tạng 
đã sống nhiều năm ở vùng cao, lại được huấn luyện đặc biệt, tôi đáng lẽ cũng theo tổ số mười ba 
lên núi, nhưng lại bất ngờ mắc bệnh nặng, nên La Ba mới sống được đến ngày hôm nay đó. 
Thiếu gia, La Ba khuyên cậu, đừng nên đi, thật sự là không thể đi đâu." 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu nhìn ngọn Tuyết Sơn xa xa phía trước, nhưng quvết tâm của gã 
vẫn kiên định vô song, chỉ nghe gã điểm đạm nói: "Lẽ nào chú muốn nói, khu vực sinh sống của 
bộ tộc Qua Ba, chính là ở đó? " 


Trang 52/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


La Ba cơ hồ cũng đọc được tín niệm của Trác Mộc Cường Ba trong mắt gã, thở dài nói: "Đúng 
vậy, thiếu gia. Nghe nói bộ tộc Qua Ba sống ở khu đó, không ai biết bọn họ sống thế nào cả. 
Đó không phải là một nơi nhỏ đâu, trong phạm vi biên giới Trung Quốc có tâm vài chục nghìn 
câu số vuông, đồng thời bao gồm cả đất đai ba nước Bhutan, Ấn Độ, Nepal nữa. Nếu thiếu gia 
muốn đi, có thể từ Á Đông đi về phía Tây, nếu không thì từ Định Kết hoặc Cương Ba xuống 
phía Nam, chúng ta cách Định Kết gần hơn, nhưng đường ở Cương Ba thì dễ đi hơn. Tôi chỉ 
biết phạm vi đại khái thôi, có điều nhiều người nói, ở phía Tây có thể gặp được người tộc Qua 
Ba, thậm chí phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng tới huyện Nhiếp La Mộc nữa." 


Giáo sư Phương Tân trợn to hai mắt, khổ sở cười thốt lên: "Anh La Ba, anh có biết phạm vi tìm 
kiếm anh vừa vạch ra cho chúng tôi cả ngọn núi cao nhất thế giới đó! " 


Người điên thứ ba 


La Ba nghiêm túc nói: "Không sai, cả dãy Thần Sơn, rất có khả năng chính là phạm vi hoạt 
động của bộ tộc Qua Ba. Thiếu gia, cậu phải nghĩ cho thật kỹ, cậu sẽ đối mặt với cái gì thì cậu 
biết rồi đấu! Ngọn núi cao nhất, thời tiết lạnh nhất, không khí cực loãng, xe cộ khó đi, đi bộ nửa 
tháng có thể cũng không thấy một bóng người, gió ở khe núi có thể thổi bay cả bò vak, tuyết rơi 
một đêm có thể lấp đầy cả lều, đó là tấm bình phong mà cả chim ưng tuyết cũng không thể nào 
bay qua nổi." 


Nghe La Ba nói vậu, giáo sư Phương Tân không thể nào không suy nghĩ lại. Ông thẫn thờ nói: 
"Phải đó, Cường Ba, anh cần nghĩ cho kỹ, lần nàu khác hắn với mấy lần trước. Nơi chúng ta 
muốn đến là Thần Sơn mà cả chim ưng cao nguyên cũng không thể bay qua được. Đội leo núi, 
chẳng qua chỉ chinh phục một ngọn núi, còn chúng ta khiêu chiến cả dãy Himalava đấu." 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Phương Tân nhìn gã chằm chằm, kế đó lại nói: "Độ cao bình 
quân so với mực nước biển là sáu nghìn ba trăm mét, núi cao trên tám nghìn mét có mười ngọn, 
trên bảy nghìn mét trở lên có năm mươi ngọn; nhiệt độ bình quân hàng ngày là âm ba mươi độ, 
khu không người rộng cả chục nghìn câu số vuông, gió cấp mười hai ở khe núi, có thể thổi cho 
những tảng đá cao bằng đầu người hay xe con lăn lông lốc, hàm lượng ô xụ trong không khí 
không đến mười phần trăm, chưa bằng năm mươi phần trăm hàm lượng ô xụ trong không khí ở 
nội địa. Bão tuyết, khe nứt, mỗi một cạm bẫy đều là chí mạng cả, còn mục tiêu của chúng ta, lại 
là..." 


"Sẽ tìm thấy thôi, tôi chắc chắn đấy." Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng 
tự tin, khoảnh khắc ấy, thân thể cao lớn và mạnh mẽ của gã khiến lời nói tăng thêm không ít 
sức mạnh. Gã đưa mắt nhìn La Ba năn nỉ: "Chú La Ba, dẫn chúng tôi đi đi. Thứ tôi muốn tìm, là 
thứ cả đời này tôi vẫn muốn tìm thấy." 


Ánh mắt La Ba lộ vẻ thương vêu, tay vuốt nhẹ cậu chủ chính mình đã chăm bẫm lớn lên, nhưng 
cuối cùng lão vẫn lắc đầu nói: "Thiếu gia, La Ba già rồi, không thể theo cậu đi Thần Sơn được 
nữa. Mỗi ngày La Ba sẽ niệm một trăm lần kinh Cát Tường, cầu xin Trát Tây Thứ Nhân Mã 6 
chỉ đường dẫn lối cho thiếu gia, cầu xin Cách Tát Nhĩ Vương 7 vĩ đại tiêu diệt tất cả yêu ma quủ 
quái trên đường ởi của người. " 


Trác Mộc Cường Ba hơi cuống quớt, nói: "nhưng chú La Ba, nếu không có chú dẫn đường, 
chúng tôi làm sao dám tùy tiện đặt chân vào Đại Tuụết Sơn đây? " 


Trang 53/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


La Ba trầm tư, mọi người nhất thời không ai lên tiếng, không khí cơ hồ đông cứng lại, thời gian 
vẫn lặng lẽ trôi như cuộn chỉ bị rút dân, đột nhiên, La Ba choàng tỉnh, kêu lên: "Thiếu gial Tôi 
có thể giới thiệu cho cậu một người! " 


"Ủa? ! " Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị vểnh tai lên lắng nghe, gã chợt chú ý tới hai 
luỗng mắt sắc chiếu chằm chằm vào mình, nom tà ác, thâm độc, giống như con rắn đang thè 
lưỡi ra, lại có chút gì đó quen thuộc, phảng phất như đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Nhưng khi Trác 
Mộc Cường Ba ngoái lại, kẻ đó đã quay mình đi vào nhà lớn, trà trộn trong đám người đến bái 
lạu, tất cả đều mặc áo choàng rộng thùng thình kiểu Tạng, đầu đội mũ nỉ, không còn phân biệt 
được ai với ai nữa. Giáo sư Phương Tân nôn nóng hỏi: "Là ai? Người ta đã từng đến đó chưa? " 


"Ưm, rồi. Đó là em trai ruột của tôi, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy tương đối thông thuộc vùng đó, theo 
tôi biết, ít nhất cậu ấy cũng đi năm lần. Hơn nữa tôi đoán, có thể cậu ấu đã gặp người bộ tộc 
Qua Ba rồi." La Ba trả lời. 


"Vậu mau dẫn tôi đến gặp chú ấy đi, chú La Ba." Trác Mộc Cường Ba đã chú ú trở lại. 


La Ba nói: "nhưng chuyện này, chỉ sợ cũng phải được lão gia đồng ú, chúng ta mới có thể đi gặp 
cậu ấy được." La Ba lộ ra vẻ khó xử. 


“Tại sao? " Cả hai người đồng thanh hỏi. 
La Ba ngập ngừng nói: "Chuyện này, bởi vì... bởi vì, câu ấu, đang ở nhà tù." 


Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đưa mắt nhìn nhau, trông nét mặt của La Ba, xem ra em 
trai lão không phải nhậm chức trong nhà tù, mà là ở đó lao động cải tạo. Chỉ nghe La Ba tiếp 
tục nói: "Mỗi lần tôi đến thăm, cũng nhờ lão gia nói trước một tiếng, bằng không thì cũng không 
gặp được Ba Tang đâu.” 


"AT " Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói, "lẽ nào là tội phạm trọng hình? ” 


La Ba giải thích: "Cũng không phải là nặng lắm, chỉ là, cậu ấy hình như bị kinh hãi thứ gì đó, 
dẫn đến tâm thần bị... việc này, lần trước tôi đi thăm thì cậu ấy đã không khác gì người bình 
thường rồi, nhưng nhân viên v tế nói với tôi, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, cậu ấu sẽ 
lên cơn điên." 


"Bệnh thần kinh! " Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân không hẹn mà cùng nghĩ đến 
anh trai Đường Thọ của Đường Mẫn, và người điên ở Mông Hà kia. Xem ra, trong lãnh thổ của 
bộ tộc Qua Ba quả thực đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, bằng không thì không thể 
khiến những người từng đến đó cũng mất lý trí cả như vậu. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Em trai chú có nói chuyện gì đã khiến chú ấy bị kích động thế không? 


Hj 


La Ba nói: "Làm sao được, bác sĩ đặc biệt dặn dò tôi không được hỏi vấn đề đó, bằng không cậu 
ấu sẽ phát điên đấy. Nghe nói mỗi lần bác sĩ cho rằng Ba Tang đã khỏi, hỏi cậu ta vấn đề đó, 
đều bị cậu ấy tấn công cả, có hai bác sĩ suút nữa thì mất mạng. Chỉ là không biết hiện nay cậu 


^+ TT 


ấu đã hoàn toàn khỏe mạnh hay chưa thôi. 


Trác Mộc Cường Ba nhớ tới người điên đã mất tích một cách thần bí và đôi mắt khiến gã không 


Trang 54/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lạnh mà run, nói: "Vậy thì, sự việc không thể chậm trễ, tôi lập tức đi hỏi cha, chúng ta phải 
tranh thủ xuất phát càng sớm càng tốt." 


Đức Nhân lão gia gác máy, điểm đạm nói "Nhiều nhất chỉ được đi ba người, mọi người tự sắp 
xếp đi." 


Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng, La Ba là người dẫn đường, cần phải đi, bản thân gã 
cũng nhất định phải đi xem sao, giáo sư Phương Tân và Trương Lập... lúc này, Trương Lập lên 
tiếng: "Vậy mọi người đi đi, tôi trở về sư đoàn chuẩn bị một chút thì tiện hơn." 


"Không." La Ba lên tiếng: "Cậu em trai này của tôi, trước nay đã từng trong quân ngũ, nếu có 
chuyện bất ngờ xảy ra, người bình thường rất khó chế phục nổi, vô cùng nguy hiểm, giáo sư, 
Ông xem..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu, nói: "Được rồi, tôi ở lại, xem thử coi có thể tìm ra thêm đầu mối gì 
từ các thứ người điên kia để lại hau không." 


Một viên giám ngục tên Sát Tây được sắp xếp đón tiếp ba người, anh ta nhận ra La Ba, vừa gặp 
mặt liền bảo ngay: "Bệnh của anh ấy, được bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ, thì đã hoàn toàn khỏi hẳn 
rồi." 


La Ba siết chặt tau Sát Tây, nói: "Cám ơn, cám ơn các vị." 
"Ba vị, mời theo tôi." Sát Tây dẫn ba người vào sâu trong nhà tù. 


Trương Lập trên đường đi cũng biết đại khái tình hình, bèn hỏi: "Chú La Ba, chú với em trai tuổi 
tác cũng không chênh lệch nhau lắm đúng không? Rốt cuộc vì sao mà chú ấy bị..." Trác Mộc 
Cường Ba lừ mắt nhìn Trương lập một cái. 


La Ba mỉm cười tỏ ú hiểu, rồi giải thích: "Không, em trai tôi nhỏ hơn tôi gần ba mươi tuổi. Lúc 
quan hệ của cha mẹ chúng tôi không tốt lắm, năm mười tuổi cậu ấy đã theo mẹ dọn đi nơi khác, 
về sau đồng chí giám nguc thông báo, tôi mới biết cậu ấu đã bị bắt. Sự việc cụ thể thế nào, tôi 
nghĩ Sát Tâu có lẽ rõ hơn tôi mới đúng." 


Sát Tây đi trước dẫn đường tiếp lời: "Nói ra thì cũng thật là một chuyện kỳ quái. Đó là ngày đầu 
tiên tôi được phân tới đây làm việc, Ba Tang, bộ dạng hung thần ác sát của anh ta thật khiến 
người ta phải sợ hãi. Mặt mày dữ tọợn, râu ria tua tủa, quần áo bị giằng xé rách bươm ra, ai nấu 
cứ tưởng là một người điên không biết ở đâu mò tới, không ai ngờ anh ta lại khỏe đến thế, liên 
tiếp làm bị thương bảy tám giám ngục, đến lúc đó mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng của 
vấn đề. Về sau cả nhà ngục báo động, các giám ngục phải dùng đến cả súng thuốc mê, mới 
khiến anh ta yên, câu mà anh ta đứt hơi khản tiếng gào thét đó, khiến tôi đến giờ vẫn còn sởn 
cả tóc gáy, là "Tôi cần được bảo vệ! " 


Sát Tâu quay đầu lại thấy mọi người ai cũng có vẻ nghi hoặc và khó hiểu, lại nói tiếp: "Đúng vậu, 
cứ nghĩ anh ta đã khỏe đến mức đáng sợ như thế, không ngờ còn ra sức gào thét đòi được bảo 
vệ, thật không tài nào hiểu nổi rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuuện gì nữa. Chúng tôi vốn không 
có ú định bắt giữ anh ta làm gì, nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi ở lại đâu mới cảm thấy an toàn, 
nhất định phải thấu cả đại đội giám ngục súng ống đầy đủ đứng bên cạnh, anh ta mới hơi có 
chút cảm giác an toàn. Để "được" nhốt ở đây, anh ta thừa nhận mình nhiều lần săn trộm linh 
dương Tây Tạng hoang dã, động vật được bảo vệ cấp một quốc gia. Mới đầu chúng tôi còn cho 


Trang 55/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là anh ta nói điên nói khùng, nhưng anh ta nói ra mấy nơi cất giấu lông và da linh dương Tâu 
Tạng, ở những nơi đó, tổng cộng chúng tôi tìm được hơn năm trăm bộ da, đó là một chuyện lớn 
chứ chẳng chơi đâu." 


HÓïI" Trương Lập ngạc nhiên nói, "Để được bảo vệ nghiêm ngặt trong nhà lao, không tiếc nói ra 
chuyện phạm tội của mình, suy nghĩ của anh ta cũng tỉnh táo lắm đấy chứ" 


Sát Tây nói: "Không sai, lúc không lên cơn, anh ta hoàn toàn không khác gì một người bình 
thường, chỉ là đôi khi đột nhiên kích động sẽ điên loạn bất an, lúc đó thì nguy hiểm lắm. Có 
không ít bác sĩ muốn tìm nguyên nhân bị kích động của anh ta, nhưng đều thất bại cả, giờ bác sĩ 
Lạc Truy nói anh ta đã khỏi hẳn rồi, nhưng ai mà biết được, làm gì có ai dám hỏi anh ta vấn đẻ 
đó để thử xem sao đâu." 


Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc người đàn ông tên Ba Tang 
này, em trai lão La Ba, là người thế nào đây? 


Từng cánh cửa sắt được mở ra, Sát Tây nói: "Đến rồi, căn phòng nhỏ của Ba Tang ở trong đó, 
để bảo đảm an toàn, chúng ta tốt nhất nên tuân theo trình tự, trước tiên để chú La Ba vào thăm 
hỏi, sau đó một trong hai người vào thôi, bác sĩ nói, anh ta sợ đông người, càng nhiều người vào 
chính ra lại càng nguy hiểm." 


La Ba đã vào trong, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát xung quanh, cửa các phòng đều bọc 
thép, cửa số lắp kính trống đạn, vẻ như được xử lý đặc biệt, khiến cho bên ngoài có thể nhìn 
thấy bên trong, nhưng bên trong lại không thể nhìn ra bên ngoài. Ba Tang, cái đầu tròn đã từng 
bị cạo trọc, ít cọng ria nhọn, cứng như kim sắt từ môi trên viền thành một vòng xuống dưới, rồi 
lại vươn sang hai bên, nối liền với tóc mai. Thân hình anh ta không cao lớn đặc biệt, nhưng rất 
cân đối, cơ bắp săn chắc, toàn thân tràn trể sức mạnh bạo phát như thuốc nổ, đặc biệt là đôi 
mắt, đôi mắt sáng như chim ưng chim ó. Hai anh em ôm nhau một lượt, sau đó bắt đầu nói 
chuyện. 


Hơn mười phút sau, La Ba đi ra, gật đầu với Trác Mộc Cường Ba: "Có thể vào được rồi, cậu ấu 
nói, cậu ấu đồng ý tiết lộ một chút về chuyện thiếu gia hứng thú." 


Trác Mộc Cường Ba còn chưa bước lên, Trương Lập đã tranh lên trước, "Để tôi vào trước cho, 
Trác tiên sinh, đối với chuyện tra hỏi này tôi tương đối có kinh nghiệm.” Tuy sư đoàn trưởng có 
nói cho anh ta biết, Trác Mộc Cường Ba không phải là nhân vật bình thường, nhưng Trương 
Lập vẫn cho rằng, một ông chủ dù có lợi hại tới đâu đi nữa, cũng không thể mạnh hơn những 
binh sĩ ngày ngày được huấn luyện như bọn họ. 


"Ồ." Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập nói vậy, nghĩ ngợi giây lát, "được. Tôi muốn biết rốt 
cuộc anh ta đã thấy cái gì ở chỗ nào. " 


Trương Lập đi vào phòng, đột nhiên nhận ra không gian bên trong nhỏ hơn nhiều so với bên 
ngoài, còn Ba Tang rất có khả năng sẽ bất ngờ tấn công kia, cơ hồ như vươn tay ra là có thể 
chạm tới được. Ba Tang nói một câu tiếng Tạng, Trương Lập chưa kịp phản ứng, anh ta lại 
buông ra một câu tiếng phổ thông: "Anh là ai? " Ba Tang hơi cúi đầu, mở to mắt trừng trừng 
nhìn Trương Lập. Trương Lập cười gượng gạo, cố làm ra vẻ ung dung: “Thoải mái, thoải mái, 
chúng ta đều thoải mái một chút được không? Tôi ở quân khu, tên Trương Lập, lần này đến, là 
muốn... Đột nhiên, chỉ thấy một nắm đấm từ nhỏ thành to, gí sát vào mặt. 


Trang 56/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập vốn có phản ứng nhanh nhạy, ba lần giật giải quán quân Tán thủ toàn quân khu Tây 
Tạng, thành tích cao nhất từng đạt là đứng thứ năm toàn quốc, nhưng lần này hình như hơi 
không được như lúc thường, vừa nghiêng đầu tránh khỏi một đấm đánh thẳng tới mặt, đã nhận 
ra Ba Tang sớm vận sức tay trái đánh một đòn còn dữ dội hơn, quyền chưa tới gió đã rít vào 
mặt, tốc độ nhanh như vậy, Trương Lập hiếm khi gặp phải. Trương Lập chỉ kịp ngửa đầu ra sau, 
còn thân thể thì đã mất thăng bằng, Ba Tang giơ chân móc khẽ một cái, Trương Lập hạ bàn 
không ổn, trong lúc hoảng hốt vươn tay ra chụp lấy tay trái Ba Tang. Điều khiến Trương Lập 
không thể ngờ là, khả năng ứng biến của Ba Tang cao hơn cả mình, quyền thu được nửa đường, 
đột nhiên biến thành móc, chụp lấy cổ tay Trương Lập trước, thuận thế đầu một cái, kéo một 
cái, khiến Trương Lập xoay lưng lại, hai tay giật ngược, một đôi gọng kìm cứng như sắt khóa 
chặt hai tau Trương Lập, Ba Tang hơi phát lực một chút, đã gô hai tau nhấc bổng Trương Lập 
lên. 


Lúc nàu người đứng ngoài cửa mới định thần lại, La Ba vội hét lớn: "Ba Tang, thả người ta 
xuống! " Còn Trác Mộc Cường Ba đã xông vào trong trước. Ba Tang thấy cửa mở ra, nhìn cũng 
không buồn nhìn, vươn tau chuẩn bị đấy cho người mới xông vào trở tau không kịp, không thể 
ngờ lại thấy tay mình bị gạt sát tới tường, lúc phát hiện ra kẻ vừa xông vào là một người đàn ông 
cường tráng cao một mét tám thì không kịp thu tay về nữa. Trác Mộc Cường Ba hai tay chập lại, 
đầu tiên bóp chặt tay trái Ba Tang, kế đó xoay người một cái, cả thân thể ép về phía Ba Tang, 
tay phải Ba Tang đang khóa tréo Trương Lập, ba người cùng lúc lăn xuống đất. Trác Mộc 
Cường Ba lợi dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình, đè cho Ba Tang không cựa được. 


Hồi ức của Ba Tang 


Hai cánh tay Trác Mộc Cường Ba kẹp chặt tay trái Ba Tang, hai chân khóa chặt một chân anh 
ta, đè Ba Tang áp bụng xuống đất. Lão La Ba cũng xông vào tới nơi, lớn tiếng quát hỏi: "Rốt 
cuộc cậu làm cái gì vậy, Ba Tang! ” 


Ba Tang buông Trương Lập ra, giãy giụa hai ba cái, nhưng vẫn không cách gì hất được Trác 
Mộc Cường Ba trên lưng xuống, lúc này Trương Lập cũng lật người lại, giữ chặt cánh tay còn lại 
của anh ta. Sát Tây chạy vào cuối cùng, thấy tình hình trong phòng, liền hỏi: "Có cần tôi gọi 
người đến không? " 


Trác Mộc Cường Ba cảm giác Ba Tang đã thôi chống cự, mỉm cười, nói: "Không cần đâu, cám 
ơn." Gã lật người dậy, nhưng vẫn khống chế Ba Tang, nói: "Chúng tôi muốn nói chuyện với Ba 
Tang tiên sinh một chút, chỉ hiểm căn phòng này hơi chật." 


Sát Tâu gật đầu, xoay người lại nhắc nhở: "Cần thận đó, rất nguy hiểm." Ra khỏi cửa anh ta mới 
thở phào một tiếng, không khỏi le lưỡi lắc đầu, từ đầu Sát Tây đã nhìn ra người đàn ông cao lớn 
nàu không phải tầm thường, nhưng không ngờ gã lại lợi hại tới vậy! 


Ba Tang mấy lần vận lực muốn thoát ra, nhưng đều không ra khỏi sự khống chế của Trác Mộc 
Cường Ba và Trương Lập, rốt cuộc nói: "Hai người thắng rồi." 


Trác Mộc Cường Ba buông tay, nói: "Xem ra anh không có ác ý gì, tại sao lại đột nhiên tấn công 
sĩ quan Trương vậy? ” 


Ba Tang và Trương Lập đều vung vấy cánh tau cho máu lưu thông. Ba Tang chỉ Trương Lập 
nói: "Anh dùng thủ pháp cầm nã, là người trong đội đặc chủng của quân khu phải không, nếu 


Trang 57/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không phải bất ngờ tấn công, cũng tương đối khó đối phó." Rồi Ba Tang lại chỉ Trác Mộc Cường 
Ba nói: "Anh dùng thủ pháp đấu vật, thân thủ như vậu, khẳng định đã đoạt được Khố Bái rồi, 
nếu tôi toàn lực đối phó một mình anh, thắng bại thế nào cũng chưa nói trước được." Trương 
Lập nghe xong, mặt đỏ tai nóng bừng bừng, không ngờ mình quả nhiên không phải là đối thủ 
của Trác Mộc Cường Ba. 


La Ba đứng bên cạnh nói: "Ba Tang, không được vô lễ, đâu chính là Cường Ba thiếu gia, chính 
là người mà anh thường kể với cậu đấu." 


Ba Tang giờ mới tỏ ra nghiêm túc, đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một lượt, rồi tán tụng: 
“Thì ra là Cường Ba thiếu gia, quả nhiên là trời sinh thần lực. Cám ơn cậu, cám ơn cả nhà cậu 
đã chiếu cố cho anh trai tôi." Ba Tang đột nhiên quỳ xuống đất đập đầu mấy cái, làm Trác Mộc 
Cường Ba giật mình đánh thót, vội vàng cúi xuống đỡ lên. Ba Tang lại nói rất nhiều lời cảm 
kích. 


Trương Lập còn rất hoài nghi kĩ thuật chiến đấu của Ba Tang, liền hỏi: "Anh là người của đội 
quân nào vậy? Thủ pháp vừa rồi tôi chưa gặp bao giờ cả." 


Ba Tang mỉm cười nói: "Nhất định anh đã gặp, bởi vì tôi biết các anh vừa đến Tây Tạng là đã 
nghe giới thiệu về chúng tôi rồi." Anh ta vạch áo, để lộ mỏm vai trái. Quả nhiên, Trương Lập 
kinh ngạc thốt lên: "Nhện Xanhl " 


Vai trái của Ba Tang, trên bắp thịt chắc nịch, lồ lộ hình xăm hình con nhện xanh nhỏ. Trác Mộc 
Cường Ba không hiểu, liền hỏi: "Nhện Xanh? Là quân đội nào vậy? " 


Trương Lập đọc làu làu như đọc bài khóa trên lớp: "Đội biệt động Nhện Xanh, được xưng tụng 
là át chủ bài của quân đội nước N, cùng đội đặc công Bọ Cạp Đỏ của Đức và đội lục chiến đặc 
chủng Hải Báo của Mỹ lừng danh trên trường quốc tế. Đội đặc công Bọ Cạp Đỏ đã bị tiêu vong 
gần hết sau thế chiến thứ lI, còn đội lục chiến đặc chủng Hải Báo thì mọi người đều biết cả rồi, 
tốc độ tác chiến nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, là đội quân tinh anh siêu cấp nổi tiếng với khả 
năng hoàn thành những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đội biệt động Nhện Xanh, là một đội 
quân tác chiến đặc chủng của chính phủ nước N thành lập dựa trên mô hình của Bọ Cạp Đỏ, 
thành lập năm 1977, đã mời những chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới thời bấy giờ về giáo dục 
quân sự và huấn luyện quân đặc chủng làm sĩ quan huấn luyện. Bọn họ đã đặt ra cho đội quân 
này một loạt các quy tắc huấn luyện địa ngục, trong đó có không ít bài tập còn được ứng dụng 
trong các giáo trình quốc tế. Quân sĩ của bất cứ quốc gia nào cũng đều được yêu cầu phải có 
hiểu biết về đặc tính của đội quân này. Tại sao anh lại đến đây vậy? " Câu cuối cùng là để dành 
cho Ba Tang trả lời. 


Ba Tang bình chân như vại, nói: "Để từ từ tôi nói cho anh biết. Giữa những năm 60 thế kỷ 
trước, một loạt các sự kiện như Chiến tranh Lạnh Xô-Mụỹ, khủng hoảng tài chính, làm cả châu Á 
chìm vào hỗn loạn. Quốc vương nước N sợ trong nước bị ảnh hưởng, nguy hiểm cho sự ổn định 
của chính quyền, nên đã hạ chiếu, thành lập một đội biệt động nhỏ tập trung lực lượng tinh anh 
nhất, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của thành viên vương thất. Trên vai mỗi đội viên, 
giống như thành viên của đội đặc công Bọ Cạp Đỏ, đều xăm hình một con nhện xanh, đây 
chính là căn nguyên sự tồn tại của Nhện Xanh. Nhưng khi đội quân nàu hoàn thành huấn luyện, 
thì châu Á đã trở lại bình ổn rồi, công tác đảm bảo an toàn cho thành viên hoàng tộc chỉ cần lực 
lượng cảnh vệ thông thường là đủ, vì vậy đội quân này chỉ có thế hệ đầu tiên, không còn được 


Trang 58/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đào tạo tiếp nữa." 
Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc nói: “Tại sao anh lại tham gia vào Nhện Xanh? ” 


Ba Tang đáp: "Tôi và mẹ dọn đến nơi khác không lâu thì mẹ qua đời. Một mình tôi lưu lạc khắp 
nơi, ngẫu nhiên có cơ hội đến nước N, được tuyển chọn vào đội biệt động tỉnh anh Nhện 
Xanh..." 


Trương lập ngắt lời nói: "Vậy tại sao anh trở về Trung Quốc? Tại sao tham gia săn trộm linh 
dương Tây Tạng? " 


Ánh mắt Ba Tang đột nhiên trở nên đờ đẫn. Cơ bắp trên mình Trác Mộc Cường Ba và Trương 
Lập bất giác co rút, bọn họ đều phải để phòng nhân vật nguy hiểm này lại bất ngờ tấn công. La 
Ba lùi một bước, tình hình lần nữa trở nên căng thẳng. Ba Tang nghiến răng ken két, cơ hồ như 
đang gắng hết sức để khống chế bản thân, bắp thịt co giật như bị chuột rút, hai tay run run, trán 
bắt đầu túa mồ hôi. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng không hơn bao nhiêu, lưng đều 
sũng mồ hôi. Cuối cùng, Ba Tang dường như tự chế ngự được mình, toàn thân nhũn ra như sắp 
xỉiu, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ. Thế nào cũng phải đối diện, muốn trốn 
tránh cũng không trốn tránh được. Thật đáng sợ quá, tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy." 


Trác Mộc Cường Ba thăm dò: "Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Có phải liên quan đến một 
con chó không? " 


Ba Tang toàn thân chấn động, giật bắn người lên, hồi lâu sau mới trở về trạng thái bình thường, 
ôm đầu nói: "Không, không phải chó, là thứ gì? Tại sao tôi không thể nhớ ra nổi? " 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm nghỉ hoặc, La Ba liền lên tiếng khuvên giải: "Không cần nôn nóng, 
từ từ nghĩ, thế nào rồi cũng nhớ ra thôi. Cậu cứ kể từ đầu đi, kể tường tận cho Cường Ba thiếu 
gia nghe.” 


Ba Tang từ từ nhớ lại, trầm nghâm nói: "Kể từ đầu... Kể từ ngàu Nhện Xanh thành lập, công 
dụng không phát huy được ngày nào, mà trang bị cũng cực kỳ tốn kém, Nhện Xanh, ngoại trừ 
một cái tên hay ra, đối với quân đội, đối với hoàng tộc mà nói, đã trở thành gánh nặng. Chỉ 
trong ba năm ngắn ngủi, đội quân nhỏ được mệnh danh là tỉnh anh nhất, mạnh mẽ nhất trong 
lịch sử nước N này đã bị buộc phải giải tán." Nói tới đâu, Ba Tang nhắm nghiền hai mắt lại. 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, nghĩ bụng nói như vậy thì đến bao giờ mới tới chỗ gã muốn 
nghe đây. Trương Lập lặng lẽ gật đầu, tự nhủ thì ra số phận của đội quân này lại truân chuyên 
như thế, chẳng trách sau này không thấu có tin tức gì về họ nữa, người ta còn tưởng rằng đội 
quân thần bí đã được che giấu một cách cực kỳ tinh vi, thật không ngờ... 


Ba Tang tiếp tục kể: "Vì đội quân này chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho thành viên 
hoang gia, sự thực thì chưa được sử dụng đến một ngày, không ảnh hưởng gì đến cơ mật quốc 
gia, nên chúng tôi không bị tiêu diệt, cũng không bị giám sát hành vi, chỉ là bị tống ra khỏi cửa 
như người ta hất rác vậy. Tất cả các thành viên đều tự tìm đường sống cho mình, tôi đã làm đủ 
thứ nghề, nhưng sống chết có số, phú quý do trời, vẫn không làm nên nổi trò trống gì. Đúng lúc 
đó, các đồng đội ngày trước tìm đến tôi, bọn họ cho tôi biết, có một con đường kiếm được rất 
nhiều tiền." 


Trương Lập đứng phắt dậy, nói: "Con đường đó, chính là săn trộm linh dương Tây Tạng phải 


Trang 59/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không? " 


Ba Tang bật cười như tự chế nhạo, nói: "Không sai. Thật không ngờ, đội đặc nhiệm Nhện Xanh 
từng nổi danh khắp thế giới, lại đến nước phải đi săn trộm như thế này. Chúng tôi chọn con 
đường nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất để săn trộm. Bọn tôi xuất phát từ Thông 
Trạch lên phía Bắc, vượt qua ngọn Hi Hạ Bang Mã, băng qua sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đi một 
mạch tới mé dưới khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, sau đó rẽ qua phía Tây, hoặc vòng 
đường lên phía Bắc, mùa hè hằng năm chính là thời gian đi săn của chúng tôi. Chúng tôi không 
đi Khả Khả Tây Lú, vì đội kiểm lâm nơi đó rất lợi hại, giờ cả trạm canh cũng tăng lên rất nhiều, 
đường ởi lại xa, khí hậu cũng không tốt lắm. Bọn tôi chỉ cần phục trên đường di trú của linh 
dương Tây Tạng, mỗi lần thu hoạch được cũng khoảng trên dưới mười con. Trước sau chúng tôi 
đã đi bốn năm lần, nhưng thu hoạch không được tốt lắm, lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn sáu 
mươi con, sau đó, chúng tôi thay đổi..." Khóe miệng Ba Tang co giật, kế đó lại tiếp lời, "chúng 
tôi thay đổi tuyến đường! " 


Ba Tang nắm chặt tay, hít thở thật sâu, nhìn như đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng chỉ tỏ ra 
đang mỗi lúc một thêm căng thẳng. Anh ta nói giọng hơi run run: "Đó đơn thuần chỉ là trùng 
hợp, hoặc có thể là báo ứng của chúng tôi, cứ như bị ma quỷ dẫn đường vậy. Chúng tôi mất 
phương hướng trên dải Tây Phong, đi mười lăm ngày trong gió tuyết mờ mịt, tự mình chẳng biết 
mình đang ở đâu, chỉ biết tất cả vẫn đang trong khu vực dãy Himalaya hùng vĩ, xem ra chúng tôi 
vĩnh viễn chẳng có cách nào thoát ra được. Có ba người đã chết cóng, hai người quáng tuyết, 
những người còn lại e cũng đã tận số, khi vượt qua một ngọn núi không tên, một người trong đội 
sảu chân trượt trên vách đá xuống, không rõ bao lâu sau, anh ta dùng bộ đàm liên lạc, bảo 
chúng tôi cùng xuống hết, vì anh ta đã khám phá ra thiên đường." Ba Tang nói liền một hơi, há 
miệng thở hổn hển, La Ba đưa lụ nước đã chuẩn bị từ trước, Ba Tang như người mới chạy ra từ 
sa mạc, ngửa cổ uống "ừng ực ừng ực". Uống hết một ly vẫn chưa đủ, La Ba lại rót thêm nước, 
đến lụ thứ tư, Ba Tang mới để lộ nét mặt điên cuồng đáng sợ, đó không phải là cười, mà là cơ 
mặt co rút, khiến miệng bạnh sang hai bên, trong mắt toát lên nỗi kinh khiếp đến tàn khốc. Sát 
Tây đứng bên ngoài quan sát thấy tình trạng đó, liền biết phải sẵn sàng gọi bác sĩ ngay rồi, khả 
năng nhẫn nại của Ba Tang đã đến cực điểm. 


"Thiên đường! Ha ha, đúng là thiên đường! " Giọng Ba Tang trở nên khàn đặc, ánh mắt cuồng 
dại đảo qua từng người một trong phòng, "Tôi không biết tại sao nơi quủ quái đó hình thành 
được, nhưng núi cao đột nhiên bị thụt xuống, mức độ thụt xuống đó, thật khiến người ta khó mà 
tưởng tượng ra nổi, độ cao so với mực nước biển ít nhất cũng phải giảm tới hai nghìn mét. Hơn 
nữa, từ chỗ chúng tôi đang đứng đi xuống bên dưới tương đối khó khăn, lần đầu tiên tìm đường 
xuống đã có một nửa số thành viên mất tích. Nhưng, khi chúng tôi trượt xuống đến nơi mới phát 
hiện ra, " ánh mắt Ba Tang đảo tròn, "dưới đó không còn thấy tuyết trắng mênh mông nữa, câu 
cao chọc trời, cỏ xanh mát mắt, rừng cây bất tận kia, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy, đó thật đúng 
là một thiên đường! Nhưng mười sáu đồng đội của tôi, tỉnh anh trong các tinh anh, tất cả đều đã 
chết trong chính thiên đường đó." 


Trương Lập biến sắc, Trác Mộc Cường Ba cũng không hơn. Phải biết rằng, một đội mười mấu 
người của Nhện Xanh, đó đã là cả một đoàn quân tinh nhuệ rồi, nếu muốn tiêu diệt hết bọn họ, 
binh lực, nhân lực cần thiết là một con số khổng lỏ chứ chẳng chơi, vậu mà tất cả bọn họ đều 
chết ở một nơi giống như thiên đường, rốt cuộc đó là một nơi như thế nào vậy! 


"Từ trên núi tuyết trượt xuống thì dễ, muốn lên trở lại, khó còn hơn lên trời. Thiên đường đó 


Trang 60⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bên ngoài nhìn thì đẹp đẽ, đi vào trong mới phát hiện ra, đó là địa ngục, địa ngục thực sự." Mắt 
Ba Tang đảo đi đảo lại nhìn hai người Trác, Trương như nhìn bọn tội phạm, "Mấy người đã từng 
thấy con muỗi to như ong bắp cày chưa? Bị đốt một cái có thể khiến cả cánh tay sưng phồng 
lên! Các người đã thấy những bông hoa ăn thịt người chưa? Những con bướm to bằng bàn tay 
nấp dưới tán lá, chỉ cần có người bị bắt lấu, bọn chúng sẽ đến đòi dâu máu ăn phần. Mấy người 
đã thấu loài cây nào nửa đêm siết chết người, treo lơ lửng trên không chưa? Mấy người đã thấu 


người như treo đầy lạp xường vậu. " 


Nghe Ba Tang nói mà hai người lúc nóng lúc lạnh, cảm giác không thể tả được bằng lời, anh ta 
lại cao giọng nói tiếp: "Đáng sợ không? Không! Tất cả những thứ này đều chẳng đáng là gì! Đều 
không làm chúng tôi khiếp sợl Chúng tôi khắc phục được cả. Chúng tôi đi qua rừng sâu thì thấu 
một thảo nguyên mênh mông, bãi cỏ rộng không thấy tận cùng, cứ như nối liền với núi tuyết 
vậy, đồng thời, chúng tôi cũng phát hiện ra một bầy linh dương Tâu Tạng vô cùng đông. Tôi tin 
chắc, đó là một vùng đất bị quên lãng, tôi chưa bao giờ thấy nhiều linh dương đến thế. Bọn 
chúng cũng không hề sợ con người, dường như chưa bao giờ thấy thứ sinh vật như con người 
chúng ta vậu. Lúc ấu, chúng tôi đều mừng rỡ như phát điên, đó gần như là vàng từ trên trời rơi 
xuống còn gì. Thậm chí lúc chúng tôi bắt đồng loại của chúng, lột da ngay trước mặt chúng, bọn 
chúng cũng không hề kinh hoảng. Cứ như vậy, chúng tôi giết từng con, từng con một, lột da 
từng con một, đến khi mềm cả tay, đồ đạc mang theo đều chất đầy cả, chúng tôi vẫn chưa cam 
tâm, quyết định vận chuyển số da linh dương này đi trước, rồi sẽ trở lại lần nữa." 


Nét mặt Ba Tang hiện lên một nụ cười, cơ hồ như đang thấy lại cảnh tượng thu hoạch khi đó 
vậu, anh ta cười gằn nói: "Lúc đó bọn tôi quyết định, nhân mùa linh dương đang mọc lông 
măng, tạm thời không bán số da đó ra vội. Sau khi chuyên gia vẽ bản đồ quân sự ghi lại các tọa 
độ địa lú, chúng tôi mang đợt chiến lợi phẩm đầu tiên, gần sáu trăm bộ da linh dương về bảo 
quản, cất dấu ở lãnh thổ Trung Quốc, cũng chính là số da mà tôi đã chỉ cho cảnh sát đến tìm. 
Chúng tôi lại vào nơi đó lần thứ hai, lần này là đi từ phía Bắc xuống phía Nam, chúng tôi xuất 
phát ở Tông Ca, đi xuống phía Nam, vượt qua Đại Tuyết Sơn, vùng đất thiên đường cạm bẫu 
chết chóc giăng khắp nơi đó vẫn còn nằm vên chỗ cũ, vẫn lặng lẽ nằm đấy, giống như một 
người đẹp bằng vàng đang say ngủ, đợi chúng tôi đến thức tỉnh." 


Ba Tang kể tới đâu, giọng đột nhiên nhỏ dân, ủ rũ cúi đầu: "Lần này, chúng tôi gặp phải con 
người, anh ta ăn mặc rất kì quái, dùng thổ ngữ địa phương cảnh cáo chúng tôi điều gì đó, đáng 
tiếc chúng tôi căn bản không nghe lọt, trong đầu chúng tôi chỉ toàn là da linh dương Tây Tạng, 
vàng ròng, linh dương Tây Tạng chính là vàng ròng mài Để tránh tiết lộ tin tức, chúng tôi đã giết 
chết anh ta, giết chết anh tal Một đội quân đảm trách việc bảo vệ an toàn cho yếu nhân, lần đầu 
tiên giết người, không ngờ lại đối với một người Tạng tau không tấc sắt! Khi chúng tôi bước vào 
khu rừng chết chóc đó lần nữal Chúng tôi..." Ánh mắt Ba Tang đột nhiên trở nên đờ đẫn, cả 
người giống như bị giật điện, đôi mắt thất thần trợn trừng hướng lên chỗ trống, tròng mắt đảo 
tròn qua lại, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt mỗi lúc một đau đớn, anh ta lại ôm lấu 
đầu, rú lên như sói tru. 


Trương Lập và Trác Mộc Cường Ba đều ở trong trạng thái tập trung tinh thần, thấy nét mặt Ba 
Tang không ổn, lập tức đứng lên, một trái một phải kẹp anh ta vào giữa, để phòng anh ta đội 
nhiên gây chuyện. La Ba nhẹ vuốt lên lưng Ba Tang, không ngừng an ủi, Ba Tang vẫn ôm đầu 
ngửa mặt gào lớn: "Tại sao? ! Không phải bác sĩ nói tôi đã khỏi bệnh rồi sao? ! Tại sao tôi không 


Trang 61⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhớ ral ? Tại sao chứ? ! "Đàn ông và xe 


La Ba bất lực nhìn Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói mình cũng không ngờ sẽ như vậu. 
Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nắm được trọng điểm, gã đợi Ba Tang bình tĩnh lại, rồi hỏi cặn 
kẽ về người bị bọn họ giết chết, không ngờ chuyện nàu Ba Tang lại nhớ hết sức rõ ràng. Hỏi 
xong, Trác Mộc Cường Ba không nói không rằng đi ra ngoài, nhờ Sát Tây gọi bác sĩ trị liệu của 
Ba Tang tới. Bác sĩ Lạc Truy nghe xong tình hình liền chậm rãi nói: "Đây chính là minh chứng 
anh ta đã khỏi bệnh. Nếu sự việc kích thích quá độ đến nỗi đại não không thể chấp nhận, não 
bộ sẽ chặn thông tin đó lại, không thể nói là quên đi, cũng không phải bị xóa, chỉ là đem nó 
chôn xuống thật sâu. Nếu anh ta không quên đi, câu chuyện làm cho anh ta khủng hoảng cực 
độ đó sẽ không ngừng kích thích thần kinh, khiến anh ta phát điên lên. Còn về người chết mà 
anh ta nhắc đến đó, tôi nghĩ có lẽ là sự thật, bởi vì con người là động vật có tâm hướng thiện, 
đối với một người mà nói, người đầu tiên anh ta giết hoặc nhìn thấy người khác giết, sẽ để lại ấn 
tượng cực kù sâu sắc..." 


Trên đường rời khỏi nhà tù, Trác Mộc Cường Ba im bặt, cúi đầu trầm tư, không ai biết gã đang 
nghĩ gì. Trên xe, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn xe, làm La Ba thấp 
thỏm không vên, người là do ông giới thiệu với cậu chủ, giờ gần như là không giúp được chuyện 
gì cả. La Ba thử dò hỏi: "Thiếu gia, Ba Tang cậu ấu..." 


Trác Mộc Cường Ba đang cúi đầu không ngờ lại nhoẻn miệng cười, gã ngắng đầu lên, tựa như 
hạ quyết tâm rất lớn, kế đó nắm chặt vai La Ba nói: "Chú La Ba, tôi quyết định rồi, nhất định 
phải nghĩ cách đưa Ba Tang khỏi nhà tù, anh ấy sẽ là người hướng đạo tốt nhất cho chúng tôi. " 
"A2? " La Ba và Trương Lập đều giật bắn mình. Trác Mộc Cường Ba tràn trê lòng tin nói: "Còn 
nhớ anh ấu có kể là đã giết một người không? Tôi đã hỏi cặn kẽ về đặc điểm quần áo của người 
đó, không nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn với cách ăn mặc của người Qua Ba trong lời kể của a ba 
tôi, thêm vào vị trí của nơi họ đã đến kia, càng có thể khẳng định bọn họ nhất định đã tình cờ đi 
lạc vào lãnh địa của bộ tộc Qua Ba. Còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, đến khi 
trở lại nơi đó, anh ấy sẽ từ từ nhớ lại thôi. " 

Trương Lập lại chỉ thấy tóc gáy dựng ngược, lên tiếng nhắc nhở. "Nhưng, Cường Ba thiếu gia, 
có một chuyện hụ vọng anh có thể làm rõ, bọn họ là quân đặc chủng chuyên nghiệp, lại có tới 
mười mấy người, mà giờ, dường như chỉ còn một mình Ba Tang từ nơi đó sống sót trở về, nhưng 
đã bị điên rồi, nếu mấy người chúng ta đi..." 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ đắc ú, nói: "Giờ đem mấy sự việc chúng ta đã trải qua móc nối với 
nhau, gần như đã có thể giải thích được đầu đuôi của chuyện này rồi, người Qua Ba có thể đang 
bảo vệ kinh Phật quý báu đã thất tán trong lịch sử ở nơi sinh sống của họ, hơn nữa nơi đó cũng 
có cả thần thú trong truyền thuyết, Tử Kò Lân. Đám người săn trộm bọn Ba Tang, tình cờ đi vào 
lãnh địa của bộ tộc Qua Ba, hơn nữa còn giết chết một người của họ, tự nhiên là làm cho người 
Qua Ba phẫn nộ, hai bên đã xảy ra kịch chiến, cuối cùng tiểu đội Nhện Xanh có vũ khí hiện đại 
và người tộc Qua Ba đông đảo có thể đã cùng gặp phải kết cục không khác gì nhau, người gần 
như chết sạch! Còn Đường Thọ ưa thích mạo hiểm cũng vừa hay tiến vào lãnh địa của người Ba 
Qua, vốn đang chụp ảnh một con vật họ chó khổng lô, lại vô tình chứng kiến cảnh tàn sát của 
hai bên, có lẽ vào lúc trận chiến tương đối tàn khốc và tanh máu. Vì vậu, người điên là người 
Qua Ba sống sót duy nhất, Ba Tang là kẻ mau mắn duy nhất trong đội Nhện Xanh, còn Đường 
Thọ là người chứng kiến, như thế, cả ba đều phát điên cả. Chúng ta đi lần này, ngoài việc phải 


Trang 62/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cần thận đối phó với các loài động vật trong rừng ra, chắc cũng không còn gì nguy hiểm hơn 
nữa đâu.” 


Trương Lập không cãi, nhưng trong lòng nghĩ: "Cường Ba thiếu gia à, cách nói này của anh thật 
khiên cưỡng quá đi. Trước tiên là thời gian không đúng, Ba Tang vào tù đã mười mấy năm rồi, 
còn Đường Thọ thì mới phát điên thời gian gần đây thôi; người điên kia lại càng không thể nào, 
nếu thời gian phù hợp với thời gian Ba Tang kể, anh ta chỉ chừng bốn, năm tuổi, lúc đó nếu 
người tộc Qua Ba đã chết sạch cả rồi, vậy thì anh ta của ngày hôm nay chắc gì đã biết nói 
chuyện? Hơn nữa, bọn họ người thì thần kinh không bình thường, người thì mất ký ức, những gì 
họ nói cũng hàm hồ không rõ, theo lời người điên đó do chính anh dịch ra, thì người trong bộ 
tộc của anh ta tất cả đều đã bị cắn chết mài! Chẳng lẽ hai đám người lại lao vào cắn nhau 
chắc..." Trương Lập thầm run sợ, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, lại bắt đầu suy nghĩ, 
"Nếu dựa vào những gì bọn họ sợ hãi, Đường Thọ sợ bóng tối, người điên kia sợ chó, còn Ba 
Tang lại sợ đám đông. Bóng tối, đám đông, chó, cắn chết, đó là..." Trương Lập cơ hồ như nắm 
bắt được điều gì đó, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, tau đang lái xe cũng không tự chủ được mà run 
lên một cái! 


Trác Mộc Cường Ba thấy mình mỗi lúc một gần mục tiêu, tâm trạng lấy làm vui vẻ, nói với 
Trương Lập: "Đã tới đây rồi, chúng ta vào nhà hàng Nhã Lễ Tạng Bố ăn đồ Tứ Xuyên đi. Nếu 
không thì đến khách sạn Lhasa, ở đó cũng không tệ lắm. Sau đó tôi sẽ tới cơ sở của công tụ 
chúng tôi ở Lhasa, chú La Ba có thể tới phố Bát Giác mua chút đồ mang vẻ." 


Khách sạn Lhasa là khách sạn bốn sao đầu tiên của Tâu Tạng, cách thánh địa trung tâm Bố Đạt 
La cung chỉ có mười phút đi xe, ba người chọn một vị trí gần cửa số ở nhà hàng tầng hai, từ đâu 
có thể trông thấy vòi phun nước phía trước khách sạn. 


~ !†_ t1! 


Ba người vừa ngồi xuống, Trương Lập đã "a" lên một tiếng đứng bật dậy, sắc mặt hân hoan. 
Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, đồng thời hỏi: "có gì vậu? " 


"Hummer H1 Connerstonel Xe việt dã quân dụng của công tụ Mỹ AMG, bốn cầu, phía trước có 
động cơ phun dầu điện tăng áp DOHC hai trục bánh đà lồi, thời gian gia tốc từ 0 đến 100km/h 
chỉ 19.5 giây. Độc đáo, nguyên thủy, xe việt dã tốt nhất thế giới, đây đều là những từ ngữ dùng 
để miêu tả Hummer HI cả." Trương Lập cuối cùng tán thêm, "Đây là chiếc xe thuộc về đàn 
ông, to lớn mạnh mẽ và cực kỳ thắng thắn. Chiến tranh đã đem cho Hummer sắt da đồng của 
nó. Tôi nằm mơ cũng muốn mình có một chiếc xe như thế đấy." 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã trông thấy, vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ và tính năng cơ động linh 
hoạt, quả nhiên là một chiếc xe vô cùng khí thế, nhưng điều gã chú ý hơn nữa là biển số xe, 
biển số xe đó là "S224009". Trác Mộc Cường Ba biết, đó là xe của đại sứ quán nước nào đó, 
nhưng, tại sao lại lái tới tận nơi nàu chứ? Đón nhân vật quan trọng gì tham quan Bố Đạt La cung 
sao? "À, chuyện gì thế nhỉ? " Cảm giác kỳ dị đó lại cuồn cuộn tấn công Trác Mộc Cường Ba, 
như một con cá trạch ẩm ướt đang bò trên lưng gã, một con sao biển to tướng đang thối rữa 
trên mặt gã, lại giống như nghe thấy tiếng rin rít của móng vuốt cào lên bảng sắt, lông tóc toàn 
thân dựng ngược cả lên. Giống hệt như lúc ở nhà vậy, ánh mắt âm độc khiến gã không lạnh mà 
run đó khiến Trác Mộc Cường Ba xác định rất nhanh, chính là người ở nhà gã hôm trước! 


Trác Mộc Cường Ba gượng gạo quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người cao lớn, ngồi cách bọn 
gã ba bàn, người đó ngồi xoay lưng lại với bọn gã, nhìn thẳng thì thấu có lẽ cao hơn gã một 


Trang 63⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chút, áo nhà binh bằng da thuộc bóng loáng, không cài cúc, khoác lên vai giống như áo choàng, 
đầu đội mũ nồi đỏ. Mái tóc màu vàng kim và làn da đồng cổ khiến Trác Mộc Cường Ba có thể 
nhận ra, đó là một người nước ngoài, gã quyết định làm quen với người đó. 


Nhưng, Trác Mộc Cường Ba vừa đứng dậy, người ngồi xoay lưng với gã kia cũng đứng thẳng 
dậy, vai dài lưng rộng, tựa như một pho tượng Kim Cương đứng sừng sững ở đó, cả Trác Mộc 
Cường Ba cũng phải thầm tán thưởng: "Đúng là một con người uy mãnh! " Thân hình toát lên 
khí thế áp đảo ngùn ngụt ấu, khiến Trác Mộc Cường Ba liên tưởng tới chiếc Hummer đang đậu 
bên dưới. 


Người kia vừa đứng lên, hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen bên cạnh cũng đứng lên theo, hộ vệ 
người đó đi ra cổng. Người này bước ởi, làm sàn nhà phát ra những tiếng "cạch cạch", Trác Mộc 
Cường Ba nghe tiếng nhìn theo, thì ra gót đôi ủng quân sự cao cổ của y không ngờ còn gắn 
thêm một lớp sắt. Trác Mộc Cường Ba hậm hực ngồi xuống, đột nhiên trông thấy nhân viên 
phục vụ của khách sạn bưng đồ ăn ba người đó vừa gọi ra bàn, đồng thời ngạc nhiên nhìn quanh 
quất. Trác Mộc Cường Ba giờ mới hiểu, ba người đó mới tới đây không lâu, cả cơm cũng chưa 
kịp ăn đã bỏ đi luôn, chỉ vì mỗi chuyện gã đứng lên, xem ra người đó rất cảnh giác, hơn nữa từ 
đầu tới cuối luôn chú ý đến gã. Nhưng ánh mắt và bóng lưng quen thuộc ấy, rốt cuộc là đã gặp 
người đó ở đâu, Trác Mộc Cường Ba không sao nhớ nổi. 


Trương Lập vẫn thao thao bất tuyệt tán tụng chiếc Hummer kia. La Ba thấy Trác Mộc Cường 
Ba đứng lên rồi ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: " Cường Ba thiếu gia, cậu sao vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ô, không có gì, đồ ăn lên rồi, thử đi, bíp tết thượng hạng đấu! " 
Lúc này Trương Lập chợt kêu lên: "Xem kìa, chủ xe ra rồi, oai quái ” 


Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn, trong lòng thầm thốt lên: "Quả nhiên là yl! " Người nước ngoài 
cao lớn tóc vàng, dưới tấm áo da chính là quân trang dã chiến mùa đông của lục quân Thụy Sĩ, 
bộ quân trang trắng như lông cáo bạc đó và áo da đen tạo ra sự đối lập rõ rệt, lại để lộ những 
đường nét thân thể uyển chuyển như loài báo của người mặc, đôi quân hàm lấp lánh phát sáng 
dưới ánh mặt trời. 


Trên sống mũi cao cao của ụ đeo một đôi kính râm to bản, cả gương mặt giống như đá trên núi 
Nam Ca Ba Nhã, lạnh, cứng, bị gió nghìn năm bào mòn, bị tuyết vạn năm che phủ. Người kia 
không biết tình cờ hay chú ý liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, sau đó lên xe, đích thân lái 
đi, tiếng gầm động cơ bộc lộ rõ sức mạnh của chiếc Hummer H1 


Trác Mộc Cường Ba lại càng nghi hoặc, một người đặc biệt như vậy, nếu gã từng gặp qua, làm 
sao có thể không có ấn tượng gì? Nhưng dáng lưng đó, ánh mắt đó, đích thực đã kích thích dâu 
thần kinh trong não gã, một thứ kích thích rất đau đón. 


Tiếng chuông điện thoại kéo Trác Mộc Cường Ba trở lại với bàn ăn, gã lấy điện thoại ra nói: "A 
lô, thầu giáo ạ? AI Thầy cũng tới Lhasa rồi? Sao không đi với chúng tôi luôn. Được rồi, chúng tôi 
đang ở khách sạn Lhasa. Được được. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư Phương Tân cũng tới rồi, hình như có chuvện gì đặc biệt." 


Trương Lập nói: "Có cần đi đón ông ấy luôn không? " 


Trang 64/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không cần, ông ấy đã ăn rồi, giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu, chúng 
ta ăn xong rồi đi kiếm ông ấy, sau đó cùng trở về. Chú La Ba, đến phố Bát Giác vừa hay cũng 
thuận đường đấy." 


Ba người ngồi xe đến phố Bát Giác, du khách đến Lhasa hầu như đều tới đây chọn mua những 
món đồ nho nhỏ. Phố Bát Giác này cực kỳ phồn hoa, cửa hàng san sát, người đi như dòng nước 
chảy không ngừng. Dọc trên phố bày đầy các loại đồ thủ công mỹ nghệ của các dân tộc, chẳng 
hạn như Kinh Luân, Tạng hương, Tạng đao, nhẫn, hoa tai, vòng tay, còn có cả trang phục dân 
tộc, nhiều màu rực rỡ, thứ nào cần có đều có cả. Có người đến từ khu chăn nuôi phía Bắc Tâu 
Tạng mặc áo trắng, có người đến từ địa bàn núi Khang Ba đeo anh hùng kết, còn có người sống 
ở khu phố Bát Giác, quần áo rực rỡ... tóm lại, đủ loại tín đồ, tay cảm kinh sách, đi vào phố Bát 
Giác, vòng qua chùa Đại Chiêu, miệng không ngừng niệm kinh. Trương Lập lái xe chảm chậm, 
để ông già La Ba có thể nhìn rõ các cửa tiệm ven đường, chọn được những thứ ông muốn mua 
vể, vòng qua đường chuyển kinh, đến trước Đại Pháp Vương cung, Trác Mộc Cường Ba đột 
nhiên vỗ nhẹ vai Trương Lập, kêu lên: "Dừng xel Dừng xel " 


Trương Lập dừng xe, đang chuẩn bị hỏi xem Trác Mộc Cường Ba đã nhìn thấy gì, chợt phát 
hiện hai mắt gã nhìn trân trân phía trước, hồn đã không còn trên xe, đến cả mở cửa xe cũng 
không biết, Trương Lập phải giúp gã mở ra. Trác Mộc Cường Ba hai mắt ngây ngây, cứ thế đờ 
đẫn xuống xe, rồi lại đờ đẫn tiến lên phía trước. Trương Lập nhìn theo ánh mắt gã, một cô gái 
mười bảy mười tám tuổi, đầu đội mũ trượt tuyết màu vàng lúa, áo lông vũ màu trắng, giàu cao 
gót màu đỏ, tay đi một đôi găng tay len màu vàng nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi 
mắt to đen láy sáng rỡ, thoạt nhìn tựa như một chú thiên nga trắng trên mặt hồ đóng băng, một 
bức tượng băng không nhiễm chút bụi trần. 


Khi Trác Mộc Cường Ba cách cô gái đó chừng mười mấy mét, cô mới nhìn thấy gã, nét mặt cô 
cũng hệt như Trác Mộc Cường Ba vậy, ngạc nhiên, mừng rỡ, ngần ngơ, u uất, Trương Lập cứ 
cảm thấy quái lạ: "Mẫn Mẫn, em...em đến rồi! " Nghìn vạn lời muốn nói tắc nghẹn lại trong 
ngực Trác Mộc Cường Ba, chỉ lắp bắp nói ra được một câu đó. Con người gã luôn nhớ nhung 
trong lòng, ngàu đêm mơ gặp, khiến gã cứ quanh quần giữa hạnh phúc và đau khổ, nay lại đột 
nhiên hiện lên trước mặt, tất cả ngôn ngữ đều tan biến đi, gã chỉ muốn ôm chặt lấu cô, khiến cô 
tan chảy trong lòng mình. Đường Mẫn, tiên nữ trong lòng của Trác Mộc Cường Ba. 


"Vâng, em đến rồi." Đường Mẫn nhẹ nhàng đáp lại một câu, đột nhiên nước mắt tuôn trào, tựa 
như một đôi oan gia mấy đời, trải qua luân hồi bao kiếp mới được trùng phùng, nhưng sự thực 
thì bọn họ xa nhau mới chưa được một tuần. Hai người ôm chặt lấy nhau, cơ hồ như không có 
sức mạnh nào trên thế gian nàu có thể tách rời ra được nữa. 


Trương Lập ngồi trên xe lẩm bẩm nói: "Thế này, xúc động đến thế này, chẳng lẽ cô ấu là con 
gái của Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào mặt Đường Mẫn, dịu dàng vuốt ve, gã hôn lên trán cô, tình cảm 
đè nén bùng phát lên trong khoảnh khắc, hai người thỏa sức dựa vào nhau. "Em ngốc thật, 
không phải anh đã bảo em không được đến rồi sao. Em đến lúc nào thế? Mấy hôm nay ở đâu 
vậy? " Trong trách móc đầy quan tâm thân thiết. Đường Mẫn lại dùng một câu thơ trả lời: "Nếu 
trời cao trông thấy, nhất định sẽ không để anh và em chia tay; nếu Aphrodite nhìn thấy, nhất 
định sẽ để đôi ta trở về nhân gian." 


Trang 65⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nồng nàn nâng cằm Đường Mẫn lên, hôn rồi lại hôn, lại ngả đầu cô vào 
ngực mình, lầm bẩm nói: "Mấy ngày nau em đều ở Lhasa à? Có khỏe không? Có bị lạnh không? 
Có bị phản ứng cao nguyên không? Có ăn quen đồ ăn ở đây không? Em...anh trai em thế nào 
rồi..." 


Trương Lập thầm nhủ: "Xem ra, Cường Ba thiếu gia rất yêu thương con gái." 


La Ba cũng đang nghĩ: "Quái thật, sao không nhớ thiếu gia nói là còn có một cô con gái nhỉ, lẽ 
nào mình già thật rồi? Không nhớ nổi gì nữa? "Tranh luận 


Đường Mẫn áp chặt người vào ngực Trác Mộc Cường Ba, nức nở rủ rỉ: "Ư, ư ư, ứ ừư... giống 
một con mèo nhỏ bị oan ức gì lớn lắm, một lúc lâu cô mới nói được một câu hoàn chỉnh, cô nói: 
"Bệnh tình của anh trai em vẫn chưa biến chuyển, em đã nhờ hộ lý chuyên nghiệp trông nom 
rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy sao không ở đó chăm sóc em trai em cho tốt? " 


Đường Mẫn nghe xong lại khóc òa lên, đáp: "Đều tại anh cả. Anh...anh là...anh là đồ xấu xa. 
Điện thoại cũng không gọi được, em lo đến sắp chết rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba an ủi: "Anh đã nói rồi mà, chỗ này thực ra không hề phủ sóng. Được rồi, 
nhìn em hìa, gầy rộc đi rồi. Em xem em khóc kìa, giống như bà địa chủ trong truyện Nasreddin 
ấu." 


Đường Mẫn đổi khóc thành cười: "Vậy thì anh chính là lão địa chủ béo, lão già Bavi đó." 


Hai người anh một câu, anh một câu, toàn những câu tình tứ ngọt ngào, sớm đã quên mình 
đang ở đâu. Đợi đến khi Trác Mộc Cường Ba nhớ ra còn phải đi đón giáo sư Phương Tân, 
Trương Lập cảm giác như bánh xe cũng đợi đến xẹp hết cả hơi. Trác Mộc Cường Ba áy náu 
cười cười nói: "Thật ngại quá, để hai người đợi lâu rồi. À, chú La Ba, chú có thể đi mua các đồ 
cần dùng trong nhà, Khang châu, Tạng hương, nến thần gì đó đều cần rất nhiều phải không." 


La Ba vuốt râu nói: "Ó, xem ra đúng là thiếu gia không nghe thấy gì cả. Vừa nãy La Ba đã nói 
với thiếu gia rồi mà, tôi đi mua đồ trước, thiếu gia không trả lời gì cả. Giờ đã chất đầy trên xe 
rồi." 


"Ha ha. Thật không? " Trác Mộc Cường Ba cười khan một tiếng, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sơ ý quá. 
Nào, để tôi giới thiệu mọi người, đâu là cô Đường Mẫn, là...là..." 
Đường Mẫn tỏ vẻ không vui, dầu môi lên nói: "Tôi là bạn gái anh ấy." 


"AI " Trương Lập trợn tròn mắt lên, đôi mắt anh ta vốn đã trợn rất to, giờ tròng mắt như muốn 
lòi ra ngoài, La Ba há hốc miệng, bộ răng giả suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba 
đỡ Đường Mẫn lên xe, kế đó cũng lên theo, nói: "Ô, chuyện nàu, từ từ tôi sẽ kể với mọi người, 
giờ lái xe tới chỗ giáo sư Phương Tân trước đã, ông ấu chắc đợi lâu lắm tồi." 


Ba người lái xe tới đón giáo sư Phương Tân, chỉ nhìn đống tàn thuốc dưới chân ông, đủ biết tâm 
tạng ông lúc này thế nào, Trác Mộc Cường Ba không biết nên xin lỗi thế nào, đành giới thiệu 
qua loa về Đường Mẫn, rồi ngây ra không nói gì nữa. 


Giáo sư Phương Tân lạnh lùng lườm một cái, đưa mắt nhìn Đường Mẫn một lượt, sau đó nhạt 


Trang 66/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giọng nói: "Cô chính là Đường Mẫn? Tôi nghe Cường Ba nhắc tới cô rồi." 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Hỏng rồi, hỏng rồi, xem ra lần này giáo sư trút giận chuyện đến 
muộn lên Mẫn Mẫn mất thôi. " 


Giáo sư Phương Tân bắt tau Đường Mẫn theo phép lịch sự, cười nghiêm nghị, rồi nói: "Lên xe 
đi, thời gian đã muộn rồi, rất khó trở về Cổ Duy đó." 


Trác Mộc Cường Ba phụ họa: "Đúng, đúng. Chúng ta lên xe trước. Đúng rồi, thầu giáo, sao thầu 
không đi cùng chúng tôi đến Lhasa? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tôi vốn cũng không muốn đến, về sau lại đột nhiên nhớ ra, tôi có 
một người bạn, nghiên cứu rất sâu về văn vật Tây Tạng, nên muốn gửi hai thứ kia cho anh ấy 
xem thử, vì gửi EMS phải từ Lhasa, nên tôi mới trực tiếp đến đây luôn." 


"Ô, "Trác Mộc Cường Ba nói, "cậu thầu gửi hai thứ đó đi rồi à? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ưm, nếu anh ấy ở nhà, chẳng bao lâu sẽ có hồi âm. Đúng rồi, thu 
hoạch lần này thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba kể qua chuyện trong ngục một lượt. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Như 
vậu xem ra, phạm vi hoạt động của bộ tộc Qua Ba đúng là ở trong dãy Himalava, phạm vi cần 
tìm kiếm của chúng ta lại nhỏ đi một chút rồi. Đợi Ba Tang ra khỏi tù, chúng ta sẽ xuất phát 
luôn.” 


La Ba lắc đầu nói: "Ba Tang bị xử mười bốn năm, vẫn còn mấy năm nữa cơ.” 


Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ vai lão, giọng đầy tự tin: "Sẽ có cách thôi." Sau đó lại quay sang kể 
cho Đường Mẫn chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, đồng thời hỏi cô một số chuyện. Xe 
tới khách sạn của Đường Mẫn lấy đồ xong, liền đi tiếp đến chi nhánh Lhasa của công tụ Trác 
Mộc Cường Ba. 


Gặp được Đường Mẫn, tâm trạng Trác Mộc Cường Ba vô cùng phấn chấn, gã mời bốn người 
cùng tới cơ sở nuôi dạy chó Thiên Sư của tập đoàn Thiên Sư ở gần Lhasa. Lái xe mất gần hai 
tiếng đồng hồ, vừa vào khu nuôi chó, cả con người Trác Mộc Cường Ba như hoàn toàn thay đổi. 
Trong mắt Trương Lập, vị tổng giám đốc thân hình cao lớn, lạnh lùng, ít nói nàu giống như một 
mặt hồ sâu không thấy đáy; nhưng vừa vào khu huấn luyện chó, gã liền giống như một đứa nhỏ 
sáu bảy tuổi lần đầu tiên được vào công viên Disnevland, đôi mắt sáng ngời, đối với mọi vật xung 
quanh đều hết sức hữu hảo và thân thiết. 


Trong cơ sở huấn luyện này có sáu mươi mấy con ngao, ngoài những con mới sinh hay mới bắt 
về, Trác Mộc Cường Ba có thể gọi tên từng con một, những con quái to tướng thường ngàu 
khooan thèm để ú đến con người này cũng bày tỏ sự chân thành và tình cảm tốt đẹp với gã 
Trương Lập cảm nhận được, Trác Mộc Cường Ba thực sự là người nuôi chó ngao, chứ không 
phải đang kinh doanh chó ngao, mỗi con ngao ở đây, dường như đều do chính tay gã nuôi 
dưỡng. Tình cảm với ngao tốt như vậy, làm sao nỡ đem chúng bán đi chứ? Trương Lập nghĩ vậy, 
liền buột miệng hỏi luôn. 


Trác Mộc Cường Ba đang ôm cổ một con ngao trưởng thành tên "Hùng Hùng", điểm đạm đáp: 
“Tôi chỉ kinh doanh công tụ, người nuôi dưỡng và bán chúng đều không phải tôi, nếu là do đích 


Trang 67/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân tôi huấn luyện nuôi dưỡng, chỉ sợ ngay cả một con cũng không bán đi được." Ngưng lại một 
chút lại nói tiếp, "Có điều, anh nên nghĩ như thế này, có thể tìm cho chúng một mái nhà ấm áp, 
để những người thật sự yêu thích chó ngao tìm được chỗ dựa tinh thần, để trên thế giới có thêm 
nhiều người hiểu và biết tới loài chó thần Trung Hoa này, đối với cả ngao lẫn người, đều là một 
chuyện tốt." 


Trương Lập thầm nhủ: "Người yêu chó ngao chân chính liệu có được bao nhiêu? Là người yêu 
tiền lương đối nhiều hơn sao? ” Nhưng câu này anh ta không nói ra miệng. 


"Cường Ba, anh trở về rồi. Sao không báo trước cho tôi một tiếng, tôi phái người ra sân bay đón 
anh." Một người có vẻ như là quản lú, chạy vội từ trong tòa nhà làm việc ra đón, đeo một đôi 
kính gọng vuông, tướng mạo nghiêm trang, giàu da đỏ Tây, chừng ba bốn mươi tuổi gì đó. 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Vị nàu là phó tổng giám đốc công tụ 
chúng tôi, Đồng Phương Chính. Năm xưa mấy vị nguyên lão cùng đánh dẹp thiên hạ, giờ người 
đi đã đi, người nghỉ đã nghỉ, người sáng lập công tụ chỉ còn lại hai chúng tôi thôi. Phương Chính, 
vị nàu là giáo sư Phương Tân, thầy giáo của tôi, anh đã gặp rồi; đây là Đường Mẫn, bạn...bạn gái 
của tôi, mới quen tháng trước bên Mỹ; vị này là đặc cảnh của quân khu, Trương Lập; chú La Ba, 
anh cũng biết rồi." 


Đồng Phương Chính lần lượt bắt tay, mọi người làm quen rất nhanh. Trác Mộc Cường Ba dẫn 
mọi người vào công tụy tham quan một lượt, rồi để người chuyên trách tiếp đãi, gã và Đồng 
Phương Chính vào phòng làm việc. Trong phòng, Trác Mộc Cường Ba lấy ra mấy thứ giấu tờ, 
nói với Đồng Phương Chính: "Phương Chính, thời gian tôi không ở đây, công ty do anh toàn 
quyền phụ trách, đây là thư ủy quyền của tôi, anh sẽ là người chịu trách nhiệm pháp nhân thay 
tôi.' 

Đồng Phương Chính là một trong số ít những quản lý cấp cao của công tụ biết được hướng ởi 
của Trác Mộc Cường Ba, có vẻ lo lắng nói: "Cường Ba, lần nàu anh phải đi rất lâu sao? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Ứm, giờ cảm thấu sự việc rất phức tạp, nếu may mắn, có thể hai ba 
tháng là về được, còn nếu..." Gã lắc đầu, "Tôi lấu thời gian ba năm làm hạn định, trong thời gian 
tôi không ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ trong công tụ đều dựa vào anh cả đấy." 


Đôi lông mày lưỡi mác của Đồng Phương Chính chau lại, anh ta nói: "Lâu như vậy sao? Nếu 
công tụ xảy ra chuyện gì lớn..." 


Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: "Tôi tin anh, anh có đủ năng lực xử lú tốt bất cứ chuyện gì, cứ đợi 
tin của tôi! Được rồi, đây có phải lần đầu đâu, quy củ cũ, tất cả cứ theo lệ cũ mà làm." 


Đồng Phương Chính cười khổ lắc đầu, ký tên mình xuống dưới, anh ta biết người bạn hợp tác 
nàu của mình, nói gã ta là thương nhân chi bằng nói trong người gã đang chảy dòng máu của 
một nhà mạo hiểm cho rồi. Trác Mộc Cường Ba thường xuyên đi về những vùng hoan dã 
nguyên sơ không người sinh sống, nhanh thì hai ba tháng, lâu thì nửa năm một năm, trong thời 
gian gã ra ngoài, bất cứ ai cũng không liên lạc được, lần nào công tụ cũng để ra một quỹ hoạt 
động độc lập, cung cấp toàn bộ phí tổn dự tính cho hành trình của Trác Mộc Cường Ba. Năm 
ấu, Trác Mộc Cường Ba vì một con chó Malamute 8 Alaska mà để mất phương hướng trên băng 
nguyên, một mình sống ba tháng liền trong hoàn cảnh khắc nghiệt; năm ngoái, gã giúp bạn bè 
tìm một tảng đá, dẫn theo một đám người mang theo trang bị nhẹ tiến vào rừng nguyên thủụ 


Trang 68/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Langkaw 9, kết quả là phải nhờ đến chính phủ Malawsia giúp đỡ mới đưa được cả bọn trở về. 
Người đàn ông nhiệt huyết bừng bừng này ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng trong 
nhà thì rối bời hết sức, đặc biệt là gần đây, cả vợ cũng dắt con gái đi theo người khác, cứ nghĩ 
đến chuyện này, Đồng Phương Chính lại không khỏi lắc đầu. 


Sắp xếp xong việc ở công tụ, cả bọn Trác Mộc Cường Ba trở về Cổ Du. 


Về tới nhà, Trác Mộc Cường Ba giúp bố trí ổn thỏa cho Đường Mẫn, rồi thì thảm nói với a ma 
về quan hệ của gã với Đường Mẫn, dặn dò nghìn vạn lần không được tiết lộ xong, liền đi tìm a 
ba của gã. Từ phòng của Đức Nhân lão gia đi ra, người đầu tiên Trác Mộc Cường Ba gặp là La 
Ba, Trác Mộc Cường Ba lúc này, giống như biến thành một người khác, tai cụp đầu cúi, bộ dạng 
chán nản ưu sầu, nhìn thấu La Ba định nói gì đó rồi lại thôi, cơ hồ như không thể mở miệng, La 
Ba khuyên giải: "không cần khó chịu đâu Cường Ba thiếu gia, lão gia có cân nhắc của lão gia, tự 
Ba Tang đã phạm tội, đó là hình phạt cậu ấy đáng phải nhận. Tôi biết chuyện nàu vốn không 
thể nài ép được.' 


Trác Mộc Cường Ba ngây người nói: "A, chú La Ba, chú biết cả rồi." 


La Ba mỉm cười nói: "Nếu là một chuyện nhỏ, lão gia sớm đã giúp tôi từ lâu rồi, tuy lão gia và 
giám đốc nhà tù có quan hệ rất tốt, nhưng tình người cũng có mức độ thôi, chúng ta không thể 
nhờ lão gia làm chuyện vượt ngoài mức độ đó được, vậy chẳng những làm khó cho giám đốc nhà 
tù, mà cũng làm khó cho cả lão gia nữa. " 


Trác Mộc Cường Ba thần sắc ảm đạm hẳn đi, nói: "Nhưng, nếu không có Ba Tang dẫn đường, 
kế hoạch của chúng tôi trước sau vẫn chỉ là bọt nước." 


"Không thành bọt nước được đâu! ”" Giáo sư Phương Tân ở phía sau lên tiếng, "Tôi và anh La Ba 
đã bàn bạc kỹ rồi, Đức Nhân lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý lời khẩn cầu của anh. Nhưng 
không tỏ ú Ba Tang nhất định phải đợi đến khi mãn hạn tù mới được phóng thích. Chúng ta có 
thể đàng hoàng thông qua con đường pháp luật, bão lãnh hậu thẩm, tôi có thể liên lạc với một 
số bạn bè làm luật sư ở Thượng Hải, về mặt nàu họ rất có kinh nghiệm, chỉ cần chút thời gian và 
một món tiền bảo lãnh nhất định mà thôi." 

Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ, cơ hồ lại nhìn thấy ánh sáng hụ vọng, lập tức nói: "Tiền bảo 
lãnh không thành vấn đề, chỉ mong bọn họ có thể làm càng thanh càng tốt! " 


Giáo sư Phương Tân lại hơi đổi sắc mặt, nói: "Có điều, Cường Ba à, có một chuyện tôi muốn 
hỏi anh." 


"Thầy cứ nói đi." 
"Anh định sắp xếp Đường Mẫn thế nào? "Giáo sư Phương Tân nói rất nghiêm túc. 


Gương mặt Trác Mộc Cường Ba lập tức lộ vẻ khó xử, gãi đầu nói: "Mẫn Mẫn à, cô ấy, cô ấy...cô 
ấy kiên quyết đòi đi..." 

"Không thể được! " Giáo sư Phương Tân nghiêm giọng ngắt lời, "Nghe Ba Tang thuật lại, tôi 
nghĩ anh chắc cũng biết, nơi đó đại để là một nơi thế nào. Đừng nói là một cô gái, đến cả đám 
người chúng ta đi tới đó cũng còn chưa biết sống chết ra sao, đường ởi phía trước mịt mù, 
Đường Mẫn không phải là anh trai Đường Thọ của cô ấy, anh nhìn cơ thể cô bé là biết, cô ấy 


Trang 69/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không có kinh nghiệm sinh tổn nơi hoang dã gì hết, đừng nói là leo núi tuyết, chỉ riêng có thể 
sống cuộc sống bình thường trên cao nguyên Tâu Tạng này cũng đã không dễ rồi. Hôm nay tôi 
nhìn thấy ánh mắt đó của anh, là biết anh nghĩ như thế rồi. Anh có nghĩ đến, nếu dọc đường cô 
ấu thì làm sao? Trong hoàn cảnh đó, căn bản không thể đưa cô ấy đến bệnh viện hay được 
người khác giúp đỡ, anh chữa được cho cô ấy không? Làm vậy chẳng phải tự lao đầu vào chỗ 
chết hay sao? " 


Trác Mộc Cường Ba ấp úng: "Nhưng mà...” 


Giáo sư Phương Tân tiếp tục nói: "Cho dù cô ấy bình an vô sự, vậu tôi hỏi anh, cô ấu có thể 
xách được bao nhiêu cân? Nếu trong chúng ta có người ngã xuống, liệu cô ấu có thể đỡ người ta 
dậy không? Một ngày cô ấy đi được bao nhiêu cây số? Có được hai mươi cây số không? Hơn 
nữa, cả đám đàn ông chúng ta, thêm một thành viên nữ, sẽ có rất nhiều điểm bất tiện. K thực, 
chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết, có cô ấy, không thể giúp chúng ta được bất cứ chuyện gì mà 
còn phải tốn thêm tỉnh lực gấp mười lần để chăm sóc cô bé nữa, nếu dẫn Đường Mẫn ởi, chỉ sợ 
chúng ta cả lối vào ở đâu cũng chưa tìm thấy thì đã chết hết ở trong núi tuyết mênh mông rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ thấy giáo sư Phương Tân nói chuyện nghiêm khắc thế này, 
nhất thời không đáp nổi tiếng nào, hơn nữa những lời giáo sư nói quả tình rất có lú, nhưng cứ 
tưởng đến đôi mắt của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba lại không thể nào nghĩ nổi lú do 
khuyên giải cô đừng đi. La Ba tiếp: "Giáo sư nói rất đúng, Thiếu gia, chi bằng để cô Đường Mẫn 
ở nhà chúng ta nghỉ ngơi đ, như vậy có thể tăng thêm cảm tình giữa phu nhân và cô Đường 
Mẫn, cũng có thể khiến cậu yên tâm." 


Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba chằm chằm: "Nếu anh cảm thấy không tiện nói, 
tôi có thể truyền đạt giúp." 


"Không cần đâu." Một giọng giòn tan vang lên trong nhà. Đường Mẫn khoác chiếc áo da lông 
báo của Trác Mộc Cường Ba đi ra ngoài, quấn chặt áo như một con búp bê sứ, môi dấu hẳn ra: 
“Tôi nghe thấu hết rồi." 


Trác Mộc Cường Ba liếc mắt ra hiệu bảo Đường Mẫn về phòng trước. Đường Mẫn giả bộ không 
nhìn thấu, quay sang nói với giáo sư Phương Tân: "Không sai, cơ thể cháy hơi vếu ớt, vác nhiều 
không nổi, đi cũng không nhanh, nhưng, giáo sư hình như đã quên mất một điểm rất quan 
trọng. ` 


Giáo sư Phương Tân quay người lại, hỏi: "Điểm nào? " 

Đường Mẫn cắn môi dưới, mở to đôi mắt lanh lợi nhìn ông, nói: "Giáo sư quên mất, ông cũng là 
một ông già sáu mươi tuổi rồi." 

"A? ! CôI " Giáo sư Phương Tân không ngờ Đường Mẫn lại lấy mình ra để nói. 

Đường Mẫn đĩnh đạc nói tiếp: "Tuy cơ thể giáo sư vẫn còn khỏe mạnh, nhưng năm tháng không 
tha ai, trạng thái thân thể mỗi ngày sẽ một kém đi, cháu vẫn còn trẻ, cháu có thể tiếp nhận các 
khảo nghiệm, trong hoàn cảnh gian khổ không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu chỉ vì chim con 
không biết bau, mà không để nó vươn cánh, vậy thì cả đời nó cũng không bay lên được. Chỉ có 


đợi khi nó vươn rộng đôi cánh mới biết được, rốt cuộc nó là phi ưng, hay là hồng hộc. Còn 
người già thì khác, tuổi tác lớn rồi, dễ mắc chứng loãng xương, không thể vác nặng, các khí 


Trang 70/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quan cũng vì mạch máu bị xơ cứng mà không được cung cấp đủ máu, vì vậy người già không thể 
làm việc nặng được, cũng không thể đi bộ xa, càng không cần nói đến chuyện leo trèo trên cao 
nguyên làm gì nữa.” 


"Cô..." Giọng giáo sư Phương Tân gần như lạc cả đi. Trác Mộc Cường Ba cao giọng: "Mẫn Mẫn! 
nói kiểu gì vậu! " sau lưng thì không ngừng vẫy tay ra hiệu, nháu mắt, bảo Đường Mẫn đừng nói 
nữa, mau về phòng. 


Giáo sư Phương Tân lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cười khà khà một tiếng nói: "Tôi bảy lần vào 
Tây Tạng, ba lần tham gia đội khảo sát khoa học núi Chomolungma, mỗi sáng sớm đều chạy bộ 
mười cây số, vác được hai mươi cân, chạy lên xuống tám tầng lầu; một năm bốn mùa, lạnh đến 
mấy cũng dùng nước lạnh tắm rửa; cô bé con, chỉ cần cô làm được bất kỳ điều nào trong những 
điều tôi vừa nói, tôi sẽ cho là cô đủ thể năng leo Đại Tuyết Sơn cùng chúng tôi." 


Đường Mẫn quay đầu đi, không nhìn giáo sư Phương Tân, nói: "Đằng nào cháu cũng cho rằng, 
chỉ cần giáo sư có tư cách đi, cháu cũng đủ điều kiện đi theo. Nói thế nào cháu cũng học ở 
trường Y, có chuyện dì, cháu còn giúp được mọi người chữa bệnh nữa. ” 


Giáo sư Phương Tân nghĩ lại giây lát, rồi nói: "Nơi chúng ta sắp đi, không chỉ là môi trường khắc 
nghiệt, hơn nữa còn rất khó nói có những sinh vật không biết tên gì, trước sau ba người, bao 
gồm cả anh trai cô đều đã phát điên hết cả, có thể tháy thứ đó vô cùng đáng sợ, lẽ nào cô 
không sợ sao? ” 


"Không sợi " Đường Mẫn trả lời lanh lảnh dứt khoát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt giáo sư 
Phương Tân, điệu bộ như ta đây là bậc cân quắc quyết không nhượng bộ cánh mày râu, cô nói 
như chém đỉnh chặt sắt, "Cháu chính là muốn đi xem thử, là thứ gì đã làm anh trai cháu...làm 
anh trai cháu ra nông nỗi ấu." Nói tới đâu, giọng cô dường như đã nghẹn lại. 


Giáo sư Phương Tân nhất thời cũng không biết làm sao với cô bé mười mấy tuổi đầu, cứng 
không chịu, mềm không xong, nói khóc là khóc được luôn này. Trác Mộc Cường Ba cũng sớm 
đã được "thưởng thức" tính tình cổ quái ngang ngược của Đường Mẫn, biết cô là một công chúa 
được nuông chiều quen rồi. Lúc nàu, nghe Trương Lập bên trong nói: "Đừng tranh cãi nữa, mọi 
người nói đều rất có lý. Nếu luận theo điều kiện, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây đều không phù 
hợp điều kiện cả đó." 


Mọi người ngoảnh mắt ra phía cửa, chỉ thấy Trương Lập mặt mày nhăn nhó bước ra, nét mặt 
đó, giống hệt như lúc Trác Mộc Cường Ba từ trong phòng Đức Nhân lão gia ởi ra vậu. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Sao rồi? Bộ mặt đó là gì vậy? " 


Trương Lập cười khổ nói: "Tôi vừa liên lạc với sư đoàn xong, đồng thời mang chuyện hôm nau 
chúng ta biết được từ chỗ Ba Tang kể sơ qua với đoàn trưởng." 


Trương Lập nói tới đâu, khẽ nhếch môi, nhún vai xòe hai tay ra. Giáo sư Phương Tân nôn nóng 
hỏi: "Đoàn trưởng các anh nói thế nào? " 


Trương Lập đáp: "Đoàn trưởng nói, nhận thấy tình hình quá đặc biệt, tạm thời ông ấy sẽ không 
nghĩ đến chuyện chỉ viện cho chúng ta lên núi." 


"A?2 1” Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng kêu lên, không có sự ủng hộ của quân 


Trang 71⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đội, cũng có nghĩa là bọn họ mất đi tất cả các cung cấp đặc biệt, bao gồm cả vũ khí, kênh thông 
tin quân dụng, vệ tỉnh định vị, cùng với các trang bị khác, lớn thì như xe thiết giáp, nhỏ thì một 
con dao găm, tất cả đều không có nữa. 


Trương Lập lại bổ sung: "Có điều, đoàn trưởng chúng tôi có nói, ông ấu sẽ thương lượng với Đức 
Nhân lão gia trước đã.” 


Trác Mộc Cường Ba giờ mới thở phào một tiếng, bởi vì cho dù một con dao găm, đem so sánh 
đồ quân dụng với thứ bán trên thị trường, cũng đã là khác nhau một trời một vực, càng không 
cần nói đến những thứ vật tư khác làm gì. Chỉ có Đường Mẫn là bĩu môi nói: "Hừ, có gì giỏi đâu 
chứ, không hỗ trợ thì không hỗ trợ, anh trai tôi chưa bao giờ dùng thứ gì của quân đội cả." 


Trác Mộc Cường Ba tiếp: "Đồ bán trên thị trường, đại đa số đều chỉ đẹp mắt, nói đến tính thực 
dụng, e rằng vẫn phải có vật tư quân dụng." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Anh trai cô chưa dùng đồ của quân đội sao? Anh ta chỉ ít dùng 
vật tư quân dụng trong nước sản xuất mà thôi. Anh ta thám hiểm khắp nơi trên thế giới, có thứ 
trang bị nào là không mua ở chợ đen chứ. Anh ta chẳng những dùng đồ của quân đội, mà còn 
tập trung tất cả tinh hoa trang thiết bị quân sự trên thế giới lên người nữa. Một chút thường thức 
căn bản cũng không có, còn muốn cùng đi với chúng tôi nữa, ôi..." 


Đường Mẫn nghe giáo sư Phương Tân nói vậy, lại càng bĩu môi dấu lên tới tận trời, cô giậm 
chân nói: "Cháu...cháu vốn cũng chẳng muốn đi đâu, nếu giáo sư đã nói như vậu, cháu lại càng 
không thể không đi được. Hứ, nói cho mọi người biết, cháu tới đâu, vốn là để nói với mọi người 
con đường đi tới nơi đó...” 


Chú Thích 


1. Tình trạng chảu nước mắt, đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nghiêm trọng có thể bị mù do nhìn ánh sáng phản chiếu 
cường độ mạnh hắt từ mặt tuyết lên. 


2. đồ trang sức bằng kim loại, hình dạng như chiếc hộp nhỏ, đeo ở thắt lưng hoặc cổ. 


3. Con đường vận chuyển trà từ Vân Nam tới Tâu Tạng, đi Ấn Độ, Bhutan..., còn gọi là Con đường Tơ lụa phương 
Nam. 


4. The Hump: tên các phi công phe Đồng minh hồi thế chiến II đặt cho tuyến đường bay từ Ấn Độ đến Trung 
Quốc vượt qua dãy Himalaua. 


5. Ngọn núi đứng đầu trong Thập đại danh sơn của Trung Quốc. 
6. Tiên nữ may mắn và trường thọ. 


7. Nhân vật trong Cách Tát Nhĩ Vương truyện-bộ sử thi dài nhất thế giới cho đến nay, kể chuyện Quốc Vương 
Cách Tát Nhĩ, người có ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo Tâu Tạng. 


8. Chó kéo xe Bắc Cực. 


9. Một quần đảo gồm 99 hòn đảo ( trong đó 5 hòn đảo chỉ lộ ra khi thủy triều xuống) ở Biển Andaman, cách đất 
lienf 30km từ bờ biển Tâu Bắc Malausia. 


Trang 72/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Chuyến Đi Khả Khả Tây Lý 


Ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm, chiếu hồng gương mặt ba người, gió cấp bảy mang theo cả 
băng lẫn tuyết, ầm ập thốc vào mặt...... 


Chuyến đi Khả Khả Tây Lự 


"Gì hả? ! " "Gì hả? ! " Bốn người có mặt ở đó, vây lấu Đường Mẫn vào giữa, đều kinh ngạc tròn 
mắt lên nhìn cô, tin tức này đối với bọn họ, quả là quá sức tưởng tượng. 


Đường Mẫn chống tay vào cằm, giả bộ như đang suy tư, "Ồ, nói thế nào nhỉ, phải nói là, tôi biết 
cách tìm được đường ởi tới nơi đó. " 


"Không thể nào! " Giáo sư Phuơng Tân phủ định, "Hiện nay những người đã từng tới đó mà 
chúng tôi biết chỉ có ba người, hơn nữa không phải là điên thì cũng mất trí nhớ cả rồi, làm sao 
cô biết được cách tới đó chứi " 


Đường Mẫn khẳng định chắc chắn: "Nếu cháu nói ra được cách ấu, có phải giáo sư sẽ đồng ý 
cho cháu tham gia đòan lữ hành hay không? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, đây không phải đoàn lữ hành! Đây là 
một hành động cực kỳ nguy hiểm. " Ông thở dài một tiếng, giọng nói cũng mềm mỏng đi đôi 
phần,: "Có điều, trước mắt thời cơ xuất phát của chúng ta vẫn chưa chín muồi, người dẫn đường 
còn chưa có, trang bị cũng không biết nên sắp xếp thế nào, điều kiện sức khoẻ không biết có 
thể chịu nổi hay không. Tình hình thực tế và tưởng tượng ban đầu của chúng ta thực khác nhau 
quá xa. 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Được rồi, Mẫn Mẫn, đừng đùa nữa, nếu em thật biết cách tới được 
nơi ấu, vậu mau nói ra đi. Em nói ra rồi, chúng ta mới suy nghĩ những chuyện khác được." 


Đường Mẫn gật đầu: " Được rồi, nếu mọi người đã nôn nóng thế, vậy thì để em nói. Thực ra, 
anh trai em, anh ấy luôn có thói quen viết nhật kú! " 


Không khí trong khoảng sân nhỏ như trầm xuống, nếu có ghi chép hành trình, đâu đích thực là 
một sự trợ giúp mang tính quyết định đối với việc tìm ra nơi đó, mấy người bọn giáo sư Phương 
Tân đều cảm thấy tim mình đập gấp hẳn lên. Giáo sư tức khắc hỏi ngay: "Cuốn số ghi chép đó 
đang ở đâu? ” 

Đường Mẫn ra hiệu tỏ ý nhắc giáo sư đừng vội nôn nóng, mỉm cười nói tiếp: 

" Tôi nhớ anh ấu có một cuốn số ghi chép bằng ngần này.Anh ấy đi tới đâu, gặp phải chuyện gì, 
đều ghi chép lại rất cẩn thận trong đó." 


Trác Mộc Cường Ba xông lên truớc, nắm chặt hai tay Đường Mẫn, run run kích động: " Vậy, thứ 
đó ở đâu? Thứ đó đâu? " 


Trang 73⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn dấu môi lên nói: " Nhưng mà, lần này khi anh em được đưa về từ trạm cứu hộ Khả 
Khả Tây Lú, em không thấy cuốn số đó đâu. Mới đầu em không để ú lắm, nhưng về sau kiểm lại 
hành lú của anh trai, đúng là không tìm thấy cuốn số đó, em đang nghĩ...." 


"Cuốn số đó đã rơi trên đường rồi! " Trác Mộc Cường Ba lại thất vọng ỉu xìu. 


Đường Mẫn lắc đâu: " Không phải, em nghĩ cuốn số đó có lẽ đang ở chỗ đội kiểm lâm hoặc 
trạm cứu hộ Khả Khả Tây Lụ, bởi cuốn số đó luôn luôn ở bên mình anh trai em. Tất cả áo ngoài 
của anh ấy đều có một cái túi trong, chính là để thiết kế riêng cho cuốn sổ đó." 


Trương Lập xen vào: "Liệu có khả năng trong lúc hoảng loạn tháo chạy, đã rơi ở nơi mà chúng 
ta cần đến đó không? " 


"Không thể nào, "Đường Mẫn nói, 'lúc tôi đi đón anh ấy, máu ảnh, thiết bị leo núi, cả chân đỡ 
máy ảnh cũng vẫn còn nguyên không thiếu thứ gì. Cũng có nghĩa là, anh tôi rời khỏi nơi đó, 
hoàn toàn không phải đột nhiên bỏ chạy, anh ấu có thời gian chuẩn bị đầy đủ, không có lý do gì 
lại để rơi thứ quan trọng như thế. Hơn nữa khi phát hiện ra anh trai tôi, tuy rằng anh ấu đã chạu 
đến sức cùng lực kiệt, nhưng áo ngoài lại không bị rách gì mấy, sau đó tôi đã kiểm tra lại, cái túi 
để cuốn số đó vẫn còn nguyên, chỉ là không thấu số đâu. Vì vậu cuốn số đó nhất định là được lấu 
ra trong lúc cấp cứu rồi quên trả về, em nghĩ như vậy đấy." 


Trác Mộc Cường Ba vỗ tay nói: " Được rồi, nếu là vậy, chúng ta sẽ đi Khả Khả Tây Lý một 
chuyến! Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên." 


La Ba nói: " Vậy tôi sẽ nhân thời gian này để thuyết phục Ba Tang giúp mọi người. " 


Giáo sư Phương Tân tiếp: "Được rồi, khoảng thời gian này tôi sẽ nhờ bạn bè làm luật sư nhanh 
chóng giúp Ba Tang được bão lãnh.” 


Trương Lập nói: " Vậy có phải tôi tạm thời trở về...." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: " Không, anh làm giúp tôi một chuyện khác đi. Ngày mai sẽ nói với 
anh. " Dứt lời, gã cười hì hì, khoác vai Đường Mẫn đi vào trong. Trương Lập cũng xoay người đi 
về phòng. 


Giáo sư Phương Tân nhìn theo dáng lưng thân thiết của hai người, nói khe khẽ: " Tuổi còn nhỏ, 
mà mồm miệng lanh lợi, suụ nghĩ mẫn tiệp, tôi thật lo lắng cho cuộc sống sau này của Cường 
Ba quái ” 


La Ba nói: " Tôi thấy thiếu gia và cô Đường cũng hòa hợp lắm đấy chứ. " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Lúc này giữa Cường Ba và Đường Mẫn, ngoài tình cảm giữa tình 
nhân ra, còn có một phần tình cảm của cha và con gái, chuyện gì cậu ta cũng nhường nhịn 
Đường Mẫn, nhưng đến một ngày, khi cậu ta nhận ra quan hệ của hai người lại không như cậu 
ta vẫn tưởng tượng ....giữa hai con người đều rất mạnh mẽ này, xung đột mà bạo phát thì sẽ rất 
kịch liệt. Hà ...." 


La Ba mỉm cười nói: " Dùng Phật điển để nói, đó là một người một duyên pháp." 


Ngày hôm sau, sáng sớm Trác Mộc Cường đã nói với Trương Lập: "Tôi muốn mời anh cùng 
chúng tôi đi Thanh Hải." 


Trang 74/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Tại sao? ”" Trương Lập rất ngạc nhiên, nhiệm vụ của anh ta là tiếp đãi giáo sư Phương Tân và 
Trác Mộc Cường Ba ở Tây Tạng, đến trạm cứu hộ ở Khả Khả Tây Lý không còn thuộc phạm vi 
chức trách của anh nữa. 


Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: "Tôi nói chuyện với đoàn trưởng của anh rồi. Anh ta cũng 
đồng ý. Khả Khả Tây Lú chắc anh cũng biết, môi trường không tốt lắm, tôi sợ sức khỏe của Mẫn 
Mẫn không chịu nổi, thêm một người là thêm một phần chăm sóc. Hơn nữa, mấu ngày nay, tôi 
cảm thấy anh lái xe rất giỏi, tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe xịn rồi." Gã vỗ vỗ lên vai 
Trương Lập, tựa như rất ung dung đi lướt qua anh ta, kỳ thực chẳng qua chỉ là không muốn 
Trương Lập nhìn thấy tia bất an hiện lên trong mắt. 


Trác Mộc Cường Ba có chút sợ hãi, điều này đối với gã là chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng 
đúng là gã đã hơi sợ hãi, đôi mắt khiến gã rợn cả xương sống đó, ánh mắt lạnh băng như rắn 
độc khiến lòng gã bất an. Một thứ trực giác học được từ loài ngao, làm gã cảm thấy bị uy hiếp, 
đặc biệt là khi dẫn theo cả Đường Mẫn cùng tới nơi đó, ai biết được sẽ xảy ra những chuyện gì. 
Vì thế, để một người tỉnh anh trong quân đội như Trương Lập ở bên cạnh mình, ít nhiều cũng 
có thể thêm phần trợ giúp. 


La Ba chạy ra, cảm một tấm thiếp mạ vàng đưa cho Trác Mộc Cường Ba, nói: " Cường Ba thiếu 
gia, lão gia bảo tôi đưa cái này cho cậu. Mọi người phải đến Lhasa đáp máy bay mà, lão gia có 
nói, hãy mang tấm thiếp này giao cho chấp sự La Tang Đức Ni của Bố Lạc La cung, mời ông ấu 
nhất thiết phải tới đâu ngay." 


Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: " Chấp sự Đức Ni không phải chỉ có thứ ba đầu tiên của 
tháng đầu tiên mùa xuân hằng năm mới tới nhà ta sao? " Từ nhỏ Trác Mộc Cường Ba đã biết La 
Tang Đức Ni, giờ đang quản lú điện kinh văn trong Bố Lạc La cung, trước đây là thầu giáo của 
Đạt Lai Lạt Ma, phụ trách giảng giải lịch sử và văn hóa Tâu Tạng, có quan hệ rất mật thiết với 
cha gã, mỗi năm đều tới nhà gã một lần, hai ông già cùng đọc kinh văn, cùng giải Phật lú. 


La Ba mỉm cười nói: " Lão gia nói rồi, thiếu gia cứ làm theo là được. Chuyện này quan hệ với 
việc thiếu gia xuất hành có thuận lợi hau không đấy." 


Trác Mộc Cường Ba đến Lhasa giao thiếp cho chấp sự Đức Ni, tìm một chiếc trực thăng bay từ 
Lhasa, hạ cánh ở huyện thành Trị Đa. Ba người ăn cơm trưa ở huyện thành được xem là huyện 
đầu nguồn sông Trường Giang này, rồi chuẩn bị tiến vào khu vực không người. 


Trương Lập hỏi: "Không phải anh nói đã chuẩn bị cho tôi một chiếc xe xịn sao? Xe đâu? " 
Trác Mộc Cường Ba chỉ taụ, nói: " Ở kia." 


Giật tấm vải buồm to tướng phủ bên trên xuống, một chiếc xe việt dã, mạnh mẽ to lớn, sơn màu 
rằn ri ngụy trang hiện lên trước mắt, hai mắt Trương Lập sáng bừng, lập tức nhảy vồ tới vuốt ve 
thân xe, cần thận kiểm tra từng bộ phận nhỏ của chiếc xe, "Động cơ V8 6, 5 lít, gầm treo dạng 
xoắn, cách mặt đất ít nhất đến một thước ruỡi trở lên, bốn họng thải khí! Hai ...khoang dầu ẩn! " 
Trương Lập xem xong một chỗ lại kinh ngạc thốt lên một câu, cuối cùng hỏi, " Đây ...đây là xe 
việt dã sao? Hay là xe đua hỏa tiễn vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: " Lên xe xem cho kỹ rồi hãy nói." Vừa nói gã vừa mở cửa xe 
cho Trương Lập, Đường Mẫn cũng ở bên cạnh nói: " Chiếc xe này, cũng chỉ to hơn xe việt dã 


Trang 75/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thông thường một chút, bẹp bẹp hơn một chút, có gì đặc biệt đâu chứ.” 


Trương Lập vừa nhìn bánh lái, đã không nén được mà liệt kê ra: " Hệ thống phòng cứng phanh 
ABS 1, hệ thống khống chế ổn định phân tán động lực điện tử EBD 2, hệ thống khống chế ổn 
định động thái DSC 3, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA 4,..." 


Trác Mộc Cường Ba ngồi chung với Đường Mẫn ở ghế sau, nói với Trương Lập: " Chiếc xe nàu 
là Kiêu Long của Trung Quốc sản xuất, mới ra thị trường, đã được cải tiến vài chỉ tiết. Xi lanh 
động cơ tăng lên gấp đôi, ống xả khí từ một tăng thành bốn, thùng xăng dự trữ cũng tăng thêm 
một, còn có một số hệ thống gì đó, đây đều là số liệu các kỹ sư bảo với tôi, tôi cũng không hiểu 
rõ lắm, anh lái thử xem thế nào." 


Trương Lập giậm lên chân ga, cả chiếc xe liền lao vút đi như tên rời khỏi cung, mà sự ổn định 
của thân xe vẫn tốt đến không còn gì để nói. Trương Lập nhìn đồng hồ tốc độ, kinh ngạc nói: " 
Từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100km/h, chỉ mất có hơn ba giây! Chiếc xe này ít nhất 
cũng phải tới bốn trăm mã lực, trời ơi, đây rốt cuộc là xe gì vậy chứ! " 


Huyện Trị Đa nổi tiếng vì nằm ở đầu nguồn sông Trường Giang, được xưng là "vạn lý Trường 
Giang đệ nhất huyện". Được ca tụng là "nguồn của Trường Giang, tổ của trăm sông, đất của bò 
lông, quê của ca vũ, ngọn nguồn sinh thái, vương quốc động vật, cổ đạo Đường-Phiên 5" và 
"nhất giang cửu hà thập đại than". Từ huyện Trị Đa đi về phía Tây, sẽ tiến vào khu không người 
ở Khả Khả Tây Lú, thực ra cũng có thể nói huyện Trị Đa này là một bộ phận của Khả Khả Tây 
L#: 


Chiếc Kiêu Long chạy trên thảo nguyên mênh mông với tốc độ 80km/h, trong xe không hề 
cảm thấy một chút rung lắc, đây là lần đầu tiên Trương Lập được lái một chiếc xe vừa nhanh lại 
vừa ổn định như vậy. Đường Mẫn nhìn một vùng xanh mướt nơi chân trời, nói khẽ: " Khả Khả 
Tây Lụ, rốt cuộc ngươi là thiên đường hay địa ngục, rốt cuộc ngươi xinh đẹp hay tàn nhẫn đây? " 


Trác Mộc Cường Ba dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ trong vòng tay mình, hỏi: "Khả Khả Tây 
Lụ chẳng phải là sa mạc sao, có gì đẹp đâu chứ? " Môn địa lú gã hơi dốt một chút. 


Đường Mẫn cười cười nói: " Khả Khả Tây Lý là tiếng Mông, ú nghĩa của nó chính là thiếu nữ 
xinh đẹp, cũng có thể giải nghĩa là sườn núi màu xanh, đều là để hình dung cái đẹp.Nhưng khu 
vực không người Khả Khả Tây Lú mà chúng ta nhìn thấy đây, lại thâu tóm cả một vùng gần tám 
mươi nghìn cây số vuông, được gọi là khu không người ở lớn thứ ba thế giới, và lớn nhất Trung 
Quốc. Hiện giờ đang là thảo nguyên rộng lớn gần huyện thành, đi tiếp về phía trước, tiến vào 
sâu thêm, anh sẽ thấu mặt chân thực của nó liền, Khả Khả Tây Lý còn có một cái tên nữa là 
cấm khu của sự sống đói " 


Trương Lập nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là thảo nguywên, lúc nàu đã không còn thấu 
dấu tích hoạt động gì của người hay thú nữa rồi, mà bọn họ thì mới rời huyện Trị Đa chưa được 
mười phút đi xe, anh ta lo lắng hỏi: "Cô Đường, cô thật nhớ được vị trí của trạm cứu hộ đó chứ? 
Lái xe trong phạm vi rộng thế này là dễ lạc đường nhất đấy." 


Đường Mẫn nói: "Yên tâm đi. Chỉ cần phương hướng không sai, trước khi trời tối chúng ta sẽ 
đến được trạm bảo vệ thiên nhiên đầu tiên, ở đó bổ sung các thứ cần thiết rồi xuất phát theo 
hướng Tây Bắc, dọc đường thuận lợi, chỉ cần bốn năm ngày là có thể đến trạm cứu hộ rồi. Các 
trạm cứu hộ hay bảo vệ thông thường đều có cờ tín hiệu hay bóng bay, có thể nhìn thấu cách đó 


Trang 76/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mười mấy cây số cơ." 
Trương Lập gật đầu: "Vậy thì tốt rồi." 
Trác Mộc Cường Ba nhìn Đường Mẫn nói: " Em biết nhiều thật đấy. " 


Đường Mẫn nói: "Đều là anh trai em trước đâu ghi trong sổ cả. Anh ấy đi Khả Khả Tây Lý và 
khu vực Ấp Tử Hà xa hơn về phía Bắc nữa không phải một hai lần đâu, đã rất quen thuộc rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Phải rồi, cuốn sổ đó rốt cuộc trông như thế nào vậy? " 


Đường Mẫn đáp: "Ô, đó là một cuốn số bìa da màu đen, bên ngoài còn có một bao da ngừa 
nước, dày thế này này." Đường Mận đưa ngón cái và ngón trỏ ra minh họa, đại khái cũng 
khoảng hai ngón tay chồng lên nhau. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, vì để tìm anh, nên em mới 
đi Mông Hà kiếm người điên đó phải không? " 


Đường Mẫn gật mạnh đầu: "Ưm. Anh vừa rời khỏi Mỹ, em liền nhớ ngay ra chuyện cuốn số ghi 
chép đó, lúc ấy đi tìm khắp nơi, mới phát hiện thì ra cuốn số đó không ở trong đống đồ vật của 
anh em. Vì vậu em muốn nói cho anh biết, nhưng điện thoại di dộng của anh gọi mãi mà không 
được, đành phải dựa theo địa chỉ mà anh nói để đi tìm người điên kia. Em nghĩ, nếu anh đã đi 
tìm người điên kia rồi, biết đâu anh ta có thể nói ra được điều gì, không ngờ anh ta lại chẳng biết 
gì hết." 


Trác Mộc Cường Ba cười hì hì nói: "Đã là người điên thì làm sao có thể đối xử như người bình 
thường được chứ. Đúng rồi, sau đó em có đi tìm người điên đó nữa không? Hay là em có kể với 
người nào khác về hành trình tới đâu lần nàu không? " 


Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to, thắc mắc: " Không có đâu. Em chẳng hỏi được gì từ người 
điên ấu, Mông Hà lại hẻo lánh, nên đi thẳng về Lhasa luôn. Em cũng chưa bao giờ nhắc với ai 
những chuyện này cả. Sao thế anh? " 


Trác Mộc Cường Ba ậm ừ nói: " Ừm, vậy thì tốt. Không có gì cả." Dự cảm chẳng lành lại ập tới 
lần nữa, nếu Đường Mẫn không đi tìm người điên kia nữa, vậy thì người đã bắt anh ta đi ....gã lại 
nghĩ đến thân hình to lớn và ánh mắt như loài rắn độc kial 


Chiến đấu sinh tử 


Chiếc Kiêu Long giữ tốc độ 90km/h, vững chãi lướt đi trên thảo nguyên Khả Khả Tây Lý hoang 
sơ, mặt trời gần lặn, mảnh trăng sớm đã lơ lửng dâng lên khỏi đường chân trời, treo trên bầu trời 
phía Đông, còn mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, đỏ rực phiêu du trên trời Tâu. Mặt trời buổi hoàng 
hôn không chói mắt, mà hiện lên trong một thứ màu tựa san hô, giống như một trái cầu pha lê 
màu đỏ, sắc thái biến ảo, đẹp đẽ mê lụ. Đường Mẫn nhìn lên bầu trời một lúc lâu, bầu trời nơi 
đây lúc gần hoàng hôn không phải màu hoàng kim, mà là màu lam, bầu trời xanh thắm, từng 
đám mây trắng tựa như những nét bút tùy tiện do bàn tau thượng đế vô ú quẹt lên, trở thành lú 
tưởng mà các họa sĩ nhân loại vĩnh viễn theo đuổi. 


Bóng tối dẫn buông, bầu trời xanh lam pha lẫn đôi phần sắc lục, mây trắng nhuốm ráng chiều 
càng trở nên mê đắm lòng người hơn, trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ hồng, vắng trăng câu 


Trang 77⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


màu trắng bạc và sao Hôm mới mọc cùng trăng, cả bức tranh hoàng hôn đủ khiến người ta rung 
động đến rơi lệ. Dưới bầu trời kia, còn có thảo nguyên hoang dã mênh mông và những rặng núi 
ca ca phủ trắng tuyết. Núi ở Khả Khả Tây Lý thuộc về nhánh phía Nam của dãy Côn Luân, khác 
với núi ở Tây Tạng, núi ở Tây Tạng là vỏ trái đất bị ép chặt rồi gồ lên thành núi, từng ngọn từng 
ngọn san sát như đao thương kiếm kích chọc thẳng lên trời cao; Khả Khả Tây Lý thì thế núi 
thấp bằng, hầu hết đều là những triển thoai thoải, nhìn từ xa lại, trông giống như một tấm chăn 
bông khổng lô chất đống trên mặt đất. Ngoài ra, là đường chân trời rộng mênh mông, màu xanh 
dưới đất tựa như muốn cùng bầu trời thăm thẳm màu lam đo tài khoe sắc. 


Dọc đường, có lũ lừa hoang đang nhởn nhơ gặm cỏ, có cảnh lừa mẹ âu yếm liếm đầu lừa con, 
dưới ánh sáng còn sót lại của vẳng dương buổi xế, bóng chúng bị kéo ra thật dài; bỗng nhiên lại 
có hai chú gấu ngựa nhỏ đáng vêu đùa giỡn tung tăng; phía sát đường chân trời, một con bò 
lông Tây Tạng đang đứng sững sững một mình trong chỗ khuất, mặt trời màu đỏ sẫm đang ở sau 
lưng, những người ở trên xe chỉ thấu một bóng đen khổng lồ, cơ hồ như đang cảnh giác dò xét 
những kẻ xâm nhập kì quái. 


Mỗi chỗ đều là cảnh sắc hoàn mỹ, mỗi bước đều là cảnh tượng mới, vẻ đẹp của thiên nhiên, 
nhưng đó là bức tranh mà các học sĩ khao khát thể hiện nhưng lại vĩnh viễn không thể nào thể 
hiện được hoàn chỉnh, đó là bài thánh thi mà các thi nhân khát khao đọc lên mà vĩnh viễn không 
thể nào đọc hết. Đường Mẫn thực lòng tán thưởng: " Đẹp quá đi mất, thật đẹp quá. Lái tới chỗ 
đó một chút đi, có máy ảnh ở đây thì hay quá, tôi muốn chụp lại tất cả chỗ nàu." 


Nhưng Trương Lập lại lái xe đi xa khỏi hướng đó. Đường Mẫn không vui nói: "Ô? Sao anh lại lái 
xe đi xa hơn thế? " 


Trương Lập bận lái xe, không đáp lời cô. Trác Mộc Cường Ba vội giải thích: "Không thể lại gần 
được, bò Tây Tạng là động vật sống theo bầu đàn, những con đi riêng thường rất hung hiểm. 
Bọn chúng không phải con đầu đàn già bị đuổi khỏi bầu đàn thì cũng con vật khiêu chiến thất 
bại, sau khi rời khỏi bầy tính tình sẽ trở nên cực kỳ cô độc, điên cuồng tấn công bất cứ con vật 
nào lại gần.Con quái vật nặng hơn một tấn đó, nếu bị nó tấn công, hậu quả e rằng rất đáng sọi 
Cặp sừng sắc nhọn của nó thậm chí còn có thể lật ngửa cả xe con đấy." 


Đường Mẫn lè lưỡi, không dám nhắc đến yêu cầu quá đáng kia nữa.Để không mất phương 
hướng, xe chạy dọc theo dòng sông cạn, thỉnh thoảng lại có những con thú hoang chạy băng 
qua, ráng chiều nhuộm cả bầu trời, vắng dương đã từ từ chìm vào sau dãy núi. Đường Mẫn 
không ngừng kinh ngạc mừng rỡ với những phát hiện mới, những cảnh tượng mới, trong khi đó 
bàn tay Trác Mộc Cường Ba đặt trên vai cô gái lại càng lúc càng lạnh buốt, lặng lẽ quá, yên bình 
quá, tất cả những cảnh quan trước mắt đều không hề phù hợp với cảm giác của gã. Từ khi rời 
khỏi Trị Đa, Trác Mộc Cường Ba đã cảm thấy một thứ áp lực từ phía sau bọn họ, nhưng đến giờ 
vẫn chưa có bất cứ phát hiện gì, gã cũng hụ vọng nỗi lo của mình chỉ là thừa, thế nhưng lúc nà, 
cảm giác khiến gã lạnh cả người ấy lại càng lúc càng rõ rệt hơn. 


Đột nhiên, thân xe lao về phía trước một cái, rõ ràng Trương Lập đã bắt đầu tăng tốc, anh ta 
lạnh lùng nói: "Ngồi cho vững! " 


Trác Mộc Cường Ba, ngược lại, như cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, thầm 
nhủ "Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? " 


Đường Mẫn kinh ngạc thốt lên: "Sao vậy? " 


Trang 78/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập đáp: `\Có đuôi. Hình như chúng ta bị theo dõi rồi. " 
Đường Mẫn quay đầu lại quan sát, nói: "Lấy đâu ra chứ? Sao tôi không thấy gì vậy? " 


Trương Lập gật đầu: "Không sai, rất khó phát hiện. Lấy con bò Tây Tạng bên trái làm cột mốc, 
cách phía bên phải của con bò ấu hai bàn taụ, ở giữa hai ngọn núi ấu, có nhìn thấy gì không? " 


^+ TT 


Đường Mẫn nói: "Làm gì có, có mỗi một tảng đá lớn thôi. 
Trương Lập lại hỏi: "Còn phía sau tảng đá đó? Đã nhìn thấy gì chưa? " 
Đường Mẫn ngước mắt quan sát, bỗng nhiên thốt lên: "Ô? Có khói, sao lại có khói nhỉ? " 


Trương Lập giải thích: "Đó có lẽ là một chiếc xe đã được ngụy trang, từ đầu vẫn giữ cự lụ với 
chúng ta, ở ngoài phạm vi mắt thường có thể phát hiện được, giờ có lẽ nó đang tăng tốc.Khsoi 
kia là đất bụi bị xe chạy với tốc độ cao hất văng lên. Hơn mười phút trước, tôi đã trông thấy tảng 
đá lớn phía sau ấy rồi, lúc đó chỉ coi nó như đường nét của núi xa, ở nới thế nàu, những ngọn 
núi nhìn có vẻ không lớn lắm ấy, đi mấy trăm cây số cũng hệt như vậu, vì thế tối không hề chú 
ý. Nhưng giờ đi lâu như vậy rồi, mà nó ngược lại còn càng lúc càng gần chúng ta hơn nữa." 


Đang nói chuyện, thì Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đều nhìn thấy, một tảng đá nhỏ màu 
xám ở phía xa vỡ tung ra, để lộ bộ khung sắt mạnh mẽ bên trong, dù cự ly rất xa, Trác Mộc 
Cường Ba thoạt nhìn đã nhận ra ngay, đường nét góc cạnh đó rõ ràng là một chiếc Hummer 
HI. 


Trương Lập cũng đã nhìn thấu qua kính chiếu hậu, lắm bẩm nói: " Không phải là Hummer đấu 
chứ? Sao lại khéo vậy được, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã thấy hai chiếc Hummer rồi. " 

Trác Mộc Cường Ba nói: " Không phải khéo, đó là cùng một chiếc xe, chỉ đó điều đã tháo biển 
số ra mà thôi." Gã chỉ không hiểu nổi, tại sao người đó làm được như thế, nếu người kia không 
biết gã đi đâu, vậy thì có lẽ đã thuê máy bay ở Lhasa đi theo gã, cả xe cũng chở theo luôn, đồng 
thời lại ngụy trang hết sức khéo léo. Rốt cuộc là người nào, tại sao có khả năng lớn như vậy, tại 
sao lại theo dõi gã, trong lòng Trác Mộc Cường Ba nổi lên quá nhiều nghi vấn. 


Đường Mẫn sợ hãi nói: " Liệu có phải bọn cướp không? " 


Trương Lập đáp: "Không phải cướp, cướp thì không lái loại xe như vậu, xe của chúng đều là loại 
bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ không thương tiếc. Hơn nữa, ngụy trang khéo léo, không nôn 
nóng ra tau ở nơi có người, mà đợi chúng ta đi sâu vào chốn không người mới động thủ, xem ra 
không chỉ nhằm vào chúng ta, mà còn sớm đã có âm mưu từ trước. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề 
ở điểm nào vậu, Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba không trả lời được, chỉ lắm bẩm: "Tôi cũng không biết nữa, rốt cuộc là 
chuyện gì nhỉ? " 


Đường Mẫn kêu lên: " Họ đuổi tới gần rồi! " 


Trương Lập nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, trầm giọng nói: " Sao có thể được! Theo tôi 
biết, tốc độ cao nhất của Hummer cũng không tới 130km/h, chúng ta đã chạy 135km/h rồi, lái 
xe việt dã với tốc độ nàu ở Khả Khả Tây Lụ đã là lấy mạng ra đùa giỡn, bọn họ lại còn nhanh 


Trang 79/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hơn cả chúng ta nữa hay saol ” 


Đường Mẫn khinh thường nói: "Có gì giỏi đâu chứ, anh trai tôi trước đây cũng chơi xe việt dã, 
tốc độ đều trên 150km/h cả." 


Trương Lập thảm nhủ: "Tiểu thư của tôi ơi, anh trai cô vốn là một tên không cần mạng rồi." 
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Cô Đường, ưu thế của xe việt dã không phải ở tốc độ, mà là ở khả 
năng vượt qua khảo nghiệm của mặt đường và thời gian. Vì là xe bốn cầu, lực bám ma sát vượt 
lên xe hai cầu rất nhiều, nên có thể vượt đèo leo núi ở những nơi không có đường công cộng, đi 
tới những nơi xe bình thường không thể đi được.Vì địa hình chạy phức tạp, nên lái xe việt dã 
cần nhất là cần thận, bình quân tốc độ cao nhất của nó chỉ là S0km/h, loại xe có tốc độ cao 
nhất đạt hơn hơn cây số giờ như Hummer đã là đạt đến cực hạn của động lực rồi, chỉ cần sơ sấu 
một chút là lật xe chết người như chơi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Còn tăng tốc được không? " 


Trương Lập lắc đầu: "Không được, đây là tốc độ cực hạn rồi, cũng may giờ đang chạy trên địa 
hình bằng phẳng, nếu không sớm đã lật xe lâu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Xe phía sau đuổi kịp chúng ta rồi." 


Trương Lập cũng nhìn thấy, tấm kính chắn gió của xe Hummer phía sau trông giống như một 
đôi mắt khổng lồ, nhìn chòng chọc vào chiếc Kiêu Long của họ, thân xe bèn bẹt còn lớn hơn xe 
họ một bậc, tình cảnh này, giống như một con sư tử đang đuổi theo một con báo săn vậy. Lúc 
này, Trương Lập kinh ngạc phát hiện ra, cửa số xe Hummer đã được kéo xuống, một người che 
mặt đeo kính đen thò cả nửa người ra ngoài, sau đó, hai tay từ trong cửa số rút ra, cảm một 
khẩu các bin to tướng! 


Trương Lập vội ngoặt sang trái, chiếc Hummer cũng xoay theo, căn bản không thể thoát được, 
Trương Lập hoảng hết kêu lớn: "Mau nằm xuống! Nguy hiểm! " 


Sau lưng chiếc Kiêu Long tóe lên hoa lửa, súng các bin lè lưỡi lữa khủng khiếp, bắn vào sắt thép 
phát ra những tiếng "keng keng keng". Trương Lập lại xoay gấp một góc chín mươi độ, Đường 
Mẫn ngồi trong xe bị hất cho ngã nghiêng ngả, cũng may có Trác Mộc Cường Ba ôm chặt lấy 
cô, bằng không chắc cô đã bị hất văng ra ngoài xe mất rồi. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh nói: " 
Đừng hoảng hốt.Cứ lái cần thận.Xe này chống đạn được." 


Trương Lập giờ mới thở phảo một tiếng, phía sau lại tóe lên những bông hoa lửa, xem ra đạn đã 
bị kính chống đạn làm bật ra. Trương Lập không hiểu thắc mắc: "Cường Ba thiếu gia, xem ra 
anh đã chuẩn bị từ trước rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba giải thích: "Là dự cảm chẳng lành.Khi chúng ta còn ở Lhasa, tôi đã lờ mờ 
cảm thấy, lần hành động này chỉ sợ không được thuận lợi, không ngờ đã ứng nghiệm thật. " 


Trương Lập lầm bẩm nói: "Rốt cuộc là chuyện gì? Trong biên giới Trung Quốc, bọn họ cũng 
kiếm được vũ khí." 


Đường Mẫn rúc vào lòng Trác Mộc Cường Ba nói: "Bọn chúng định giết chúng ta sao? Tại sao 
vậy? "r 


Trang 80⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nói: " Xem ra bọn chúng không có ý định đó, chỉ là muốn bắt sống chúng ta mà 
thôi, nguy thật, bọn chúng nãy giờ vẫn nhằm vào bánh xe, nếu để bắn trúng ...." 


Trác Mộc Cường Ba điểm đạm nói: "Không cần lo lắng, lẽ nào anh không nhận ra, bánh xe 
chúng ta là loại đặc ruột, hai bình xăng cũng được giấu rất kín trong gầm xe, có thể nói là như 
vậy, trừ phi là chẹt phải mìn, còn không chiếc xe này không dễ bị phá hoại đâu. " 


Trương Lập vẫn bất an nói: "Nhưng mà, tốc độ của chúng nhanh hơn chúng ta, làm sao thoát 
được đây? " 


Người cầm súng trên xe Hummer hình như cũng nhận ra tấn công không mấy hiệu quả, lại thụt 
vào trong, chiếc xe liền tăng hết tốc lực đuổi theo, Trương Lập cũng dận ga hết cỡ. Hai chiếc xe 
việt dã lao đi trên thảo nguyên mênh mông vô tận, chỉ để lại hai làn khói nhạt. Đường Mẫn căng 
thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, Trác Mộc Cường Ba không nói tiếng nào, sợ làm Trương 
Lập phân tâm, với tốc độ thế này, chỉ cần sơ sấu một chút, vận mệnh ba người rất khó nói. 


Trương Lập thỉnh thoảng lại liếc nhìn bầu không phía trên, sắc trời mỗi lúc một tối xám đi, còn 
đường dưới chân thì bắt đầu từ thảo nguyên biến thành sa mạc, đất mùn mềm mại rắn lại, khắp 
nơi đều là cát sỏi lạo xạo, gió thổi cát chạy, bụi khói mù mịt. Nếu trời tối hẳn, chạy xe trên 
đường thế này cực kỳ nguy hiểm.Chiếc Hummer phía sau dường như cũng biết điều nàu, không 
lâu sau lại có người từ cửa số thò đầu ra, hai tay đón lấy thứ được đồng bọn đưa cho, gác một cái 
ống tròn trên vai. Trương Lập khó khăn nuốt nước bọt đánh ực một cái, nếu anh ta không nhìn 
lầm, thì đó là một khẩu hỏa tiễn Cannon không giật, thầm kêu lên: "Trời ạ! Cường Ba thiếu gia, 
rốt cuộc chúng ta đang bị đám người nào đuổi theo vậy? Rốt cuộc là anh không biết hay giả bộ 
không biết vậy? " 


wW 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn rõ ràng cũng đã nhìn thấy, Đường Mẫn kinh hãi thốt lên: 
Hỏa tiễn! Súng phóng hỏa tiễn! Bọn chúng có súng phóng hỏa tiễn! " 


Đôi tay Trác Mộc Cường Ba ôm Đường Mẫn càng chặt hơn, gã bình tĩnh nói: " Đừng ồn Mẫn 
Mẫn, hỏa tiễn cũng không có gì". Nhưng bản thân gã cũng nghe được giọng mình đã có chút 
gượng gạo, lại vỗ nhè nhẹ lên ghế ngồi của Trương Lập, chua chát nói: "Dựa cả vào anh thôi| " 


"Bụp" Hỏa tiễn vạch một làn khói cong tuyệt đẹp trên không trung, trong khoảnh khắc ánh lửa 
lóe lên, Trương Lập gắng hết sức ngoặt vô lăng sang bên trái, đồng thời sử dụng cả phanh tau 
lẫn phanh chân, hệ thống ABS và EBA sớm đã bị tắt hết, kết quả của việc này là thân xe gần 
như đứng vên tại chỗ xoay một góc 180 độ, sau đó lao bắn về hướng khác như mũi tên rời 
cung. Vừa quay đầu, đã nghe tiếng hỏa tiễn rít vù lên bay vọt qua nóc xe, kế đó là một tiếng 
"âm", sóng xung kích mạnh mẽ hất tung đất đá lên, vô số mảnh đá vụn bắn đập vào thân xe, 
cộng với lực ép của chất nổ, làm cả xe chao đảo không ngừng, Trương Lập vận hết sức toàn 
thân, mới khiến xe không bị lật nhào. 


Thoát khỏi một nạn, ba người trong xe đều xanh mét mặt mày, chỉ nghe tiếng động cơ nổ ầm 
ầm. Trương Lập biết rõ, đối phương cố ý không bắn vào thân xe, chúng chỉ muốn bắn đất đá 
bay lên hoặc làm lật xe của họ, khiến họ không thể hành động được mà thôi. Anh ta thảm nhủ: 
"Dùng cách này để hạn chế hành động, khẳng định không phải bạn bè rồi, quan trọng nhất là 
Cường Ba thiếu gia cũng không biết đây là chuyện gì. Phải nghĩ cách thoát khỏi đám người nàu 
mới được, bằng không sẽ cứ bị động mãi thôi." 


Trang 81/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đột nhiên, ánh mắt Trương Lập nhìn chằm chằm vào lòng sông cạn lổn nhổn đá, hét lên một 
tiếng: "Ngồi cho vững! ” Chiếc xe liền lao về phía lòng sông! 


Đá trên bãi sông mỗi lúc một nhiều, sắc nhọn, hướng lên trời, tảng to tảng nhỏ, chiếc Kiêu 
Long vừa đi vào đó là bắt đầu rung lắc dữ dội, người trong xe như đang ngồi trên con thuyền nát 
trong bão tố, Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 100km/°h, nếu còn giữ tốc độ 130km/h, xe sẽ 
lập tức bắn lên không trung, lộn nhào mấy vòng chẳng sai. "Soạt" Qủa hỏa tiễn thứ hai rơi ngau 
bên phải xe, tiếng nổ đinh tai nhức óc mang theo vô số đá vụn bắn về phía chiếc Kiêu Long. 
Trương Lập hoảng hốt phát hiện, kính chống đạn đã bị chấn động đến nỗi xuất hiện những vệt 
nứt, chỉ sợ thêm một quả hỏa tiễn nữa là vỡ tan. 


Thấy chiếc Hummer bám sát theo sau, Trương Lập cuối cùng cũng nhe ra một nụ cười phẫn nộ, 
quay ngoặt vô lăng, chiếc Kiêu Long bắt đầu chạy men theo hai bờ lòng sông cạn thành hình 
chữ "z". "Bọn chúng đã bám chặt thế này, tức là không biết rốt cuộc chúng ta muốn chạy theo 
hướng nào, nhất định sẽ bám sát phía sau, trừ phi bánh của chúng cũng là loại đặc ruột như của 
Kiêu Long, bằng không chỉ thêm vài lượt nữa, đá trên bãi sông sẽ phá nát bánh xe của chúng 
ra." Trương Lập nghĩ như vậy, điều khiển chiếc Kiêu Long di chuyển trên bãi sông đầy đá nhọn, 
gặp phải tảng đá nào lớn, thậm chí anh còn chuyển hướng vòng qua, bên dưới bánh xe, khói 
trắng và bụi đất cùng bốc tung lên. 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ngồi ghế sau thì phải chịu khổ, mấy lần xe đã suứt 
lật, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật lái xe của Trương Lập giữ cho vững lại.So sánh ra, người lái xe 
Hummer kia không ngờ còn lão luyện thành thục hơn, cũng vẽ một đường hình chữ "Z”, tốc độ 
của chiếc Hummer ít nhất phải nhanh hơn Kiêu Long đến 20km/h.Trương Lập không khỏi 
thầm thán phục. "Kẻ lái xe phía sau, nhất định là một tên dã nhân! " 


Người thò ra ngoài phía sau dường như định bắn hỏa tiễn lần thứ ba, lần này dường như không 
còn bắn vào tảng đá, mà trực tiếp nhắm thẳng tới Kiêu Long.Trương Lập hết lắc bên trái rồi 
nghiêng bên phải, trước sau cũng vẫn không thoát nổi khẩu súng phóng hỏa tiễn, họng súng 
đen ngòm vẫn hiện lên trong kính chiếu hậu. 


Câu Chuyện Của Trác Mộc Cường Ba 


Đường Mẫn kinh hãi kêu lên: "Lần nàu bọn chúng không bắn xuống đất nữa, chúng ngắm vào 
xe của mình kìal " 


Trương Lập không nói lời nào, đạp ga, phanh xe, xoay vô lăng, đạp ga lần nữa, xoay vô lăng 
ngược lại, giậm mạnh lên bộ lụ hợp, anh hiểu rất rõ, có thể tránh được hay không, trông cả vào 
lần chuyển hướng gấp này.Vòng qua một tảng đá lớn cao bằng người, lợi dụng khói bụi phía sau 
xe, hụ vọng có thể che khuất tắm nhìn của người lái xe Hummer, nếu bọn chúng đâm phải tảng 
đá là tốt nhất, nếu không đâm phải thì ít nhất hỏa tiễn cũng không ngắm trúng được xe bọn họ. 


Chiếc Hummer thản nhiên xông qua màn khói bụi, ổn định tựa như đang phi trên đường cao 
tốc. Đồng tử Trương Lập bắt đầu co dãn, đối mặt với một địch thủ như vậy, quả thực đã vượt 
quá sức tưởng tượng của anh ta, anh đã nhìn thấy ánh lửa lóe lên! 


Một tiếng "Bụp" vang lên cùng lúc với ánh lửa, không phải tiếng hỏa tiễn bắn ra, mà là tiếng nổ 
của lốp xe, trong khoảnh khắc quan trọng này, cuối cùng bánh xe Hummer cũng không chịu nổi 
lực ma sát với mặt đất đầy đá nhọn, lốp nổ tung! Quả hỏa tiễn bị lệch hướng đúng vào khoảnh 


Trang 82/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khắc rời ống phóng, bay vọt qua nóc chiếc Kiêu Long, không biết đã bay tới đâu, chỉ để lại trên 
không trung một làn khói xoắn. 


Qua kính chiếu hậu, Trương Lập thấy rõ, chiếc Hummer phía sau nghiêng sang một bên, lộn 
hai vòng dưới lòng sông cạn, rồi mới dừng lại được, có điều cũng đáng đời chúng lắm.Trương 
Lập lao khỏi lòng sông, tăng hết tốc lực, động cơ rú lên phóng vút đi.... 


Cửa xe Hummer bị đá bật ra, một người đàn ông tóc vàng cao lơn vững vàng bước xuống, đế 
giàu quân dụng bọc đồng nghiến lên đá vụng dưới chân kêu lạo xạo". Hắn bực bội dựa vào đầu 
xe, bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt chim ưng, nhìn theo làn khói bụi bốc lên phía xa xa, mỉm 
cười nói: "Thằng nhóc lái xe cũng không tệ, lần sau chúng ta so tài tiếp." 


Tiếng loảng xoảng vang lên; một tên che mặt chật vật lăn xuống xe, dùng thứ tiếng Anh không 
lưu loát lắp ba bắp bắp nói: "Ông chủ, hệ thống định vị vệ tinh của chúng ta bị hỏng rồi, không 
thể tiếp tục theo dõi chiếc xe đó được nữa." 


Người đàn ông tóc vàng bừng bừng nổi giận, gân xanh trên mặt gồ lên, hai tay đặt vào tấm chắn 
đầu xe, gầm lớn một tiếng, nhấc bổng cả đầu chiếc Hummer khổng lô lên, rồi thả mạnh xuống, 
mặt đất bốc lên một lớp bụi mù mịt.Một tên che mặt khác vẫn còn trên xe sợ đến bủn rủn cả 
ngừoi, hắn biết rõ, ông chủ lại nổi giận rồi.Nhưng, gã đàn ông tóc vàng lấy lại bình tĩnh rất 
nhanh, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí ẩn, ung dung đốt thuốc, dùng thứ tiếng Trung không 
được sõi lắm của hắn lầm bẩm: "Trác Mộc Cường Ba, ông chủ Trác, dù không đuổi được mày, 
tao cũng có cách tìm ra Bạc Ba La thần miếu trước mày thôi. Cứ chờ xem." 


Chiếc xe Kiêu Long chìm trong không khí im lặng nặng nề một lúc lâu, dù sao thì tử thần cũng 
vừa lướt sát qua cả bọn, ai nấu đều cảm thất tim mình vẫn đập dồn dập, mãi vẫn chưa thể bình 
lặng trở lại, đặc biệt là Trương Lập, lúc này tau anh vẫn còn đang khẽ run. Trác Mộc Cường Ba 
là người trấn tĩnh nhất trong ba người, nhưng lúc này có hỏi gã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã 
cũng không thể nói được. 


Trương Lập hỏi: "Bọn chúng tạm thời không đuổi kịp chúng ta nữa, giờ phải làm sao đây? " 


Đường Mẫn nói: "Tôi nhớ là đi vòng qua ngọn núi trước mặt, chắc sẽ nhìn thấu bóng bay tín 
hiệu của trạm kiểm lâm đấy. " 


Trương Lập nhăn mặt cười khổ nói: "Cô Đường hình như quên mất tình cảnh vừa rồi của chúng 
ta rồi thì phải? " 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng: "Bỏ đi cậu Trương, cô ấu không hiểu, đừng trách cô ấy.Mẫn Mẫn, 
hoàn cảnh của chúng ta lúc nàu không lạc quan như em nghĩ đâu.Chiếc xe phía sau hư hỏng 
không nặng lắm, hiệu năng kháng chấn của xe việt dã rất lớn, nói không chừng bọn chúng chỉ 
cần thay lốp xe là sẽ đuổi kịp chúng ta ngay đây thôi." 

Trương Lập bổ sung: "Một tau tổ lái chuyên nghiệp, chỉ cần không đầu năm phút để thay lốp 
xe." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Vì vậy, nếu chúng ta đến trạm kiểm lâm hoặc dừng lại nghỉ ngơi đâu 
đó, bằng như cho chúng cơ hội đuổi kịp bọn ta. Hiện giờ chúng ta cần làm là chọn một con 
đường chúng không thể nghĩ tới, hoặc là mau chóng tìm một nơi an toàn, khiến chúng không 
dám sử dụng vũ khí.Nau đã vào đến giữa Khả Khả Tây Lý, muốn tìm nơi an toàn như vậy e là 


Trang 83/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không có khả năng, chỉ còn cách chọn con đường chạy thẳng đến trạm cứu hộ nơi đã phát hiện 
anh trai em, tìm cuốn sổ ghi chép đó, rồi mau mau chóng chóng trở về thôi." 

Đường Mẫn ngơ ngác nói: "Nhưng trong phạm vi rộng thế này, làm sao bọn chúng tìm ra mình 
chứ? " 


Trương Lập đáp: " Có thể là sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS, trên cao nguyên 
không khí rất loãng, tầng khí quuển thấu quang rất tốt, nếu bọn họ có thể sử dụng vệ tinh gián 
điệp của Pháp, Mỹ, thì cả con châu chấu dưới đất cũng trông thấy được, chứ nói gì đến chiếc xe 
lớn thế này. Có điều, trời có lẽ sắp tối mịt rồi, muốn sử dụng thứ đó trong đêm không phải 
chuyện dễ dàng gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng muốn bắt kịp chúng 


7» TT 


ta trước khi trời tối. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Còn nguyên nhân nào khác nữa? ” 


Trương Lập đáp: " Sau khi trời tối, ở chốn sa mạc khắp nơi đều là đá với hố sâu này, phụ thuộc 
vào khoảng cách có thể nhìn được và khoảng cách có thể phanh, không ai dám lái xe với tốc độ 
quá 50km/h, ưu thế về tốc độ của chiếc Hummer coi như mất hết. Cho dù chúng dò ra được vị 
trí của chúng ta, nhưng dù gì vẫn phải cách chúng ta một khoảng không thể rút ngắn được." 


Trác Mộc Cường Ba quay sang hỏi Đường Mẫn: "Mẫn Mẫn, trạm cứu hộ mà em nói, cách trạm 
kiểm lâm này bao xa nữa? " 


Đường Mẫn nói: "Còn mấy trăm cây số, nhưng đường rất khó đi, mấy tiếng đống hồ khó lòng 
mà tới nơi được. Nếu đi nửa đường mà xe hết ắc quy hay hết xăng, vậy thì chúng ta..." Nói 
đoạn, cô ủ rủ lắc đầu, tỏ ý không ổn. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Yên tâm, chiếc Kiêu Long này đã được cải tạo, có hai thùng xăng, 
phía sau cũng có xăng dự trữ, nhiên liệu không thành vấn đề, anh nghĩ hệ thống máy móc động 
cơ cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ người lái ra." Gã đưa mắt nhìn Trương Lập. 


Trương Lập gật đầu nói: "Trong đêm vốn không thể lái xe ở nơi nguy hiểm như vậy, nhưng đâu 
cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ đành vậy thôi.Hụ vọng không gặp phải tảng đá nào lớn hay rơi 
xuống rãnh sâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Được, vất vả cho ảnh rồi. Chúng ta cứ đi thắng về hướng Tây Bắc, hai 
người thay nhau lái vậu." 


Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 50km/h, đèn pha cực mạnh phía trước rọi xuống mặt 
đường sáng lấp lóa, anh lại nhịn không được buột miệng hỏi: "Cường Ba thiếu gia, rốt cuộc là ai 
đã giúp anh cải tạo chiếc xe nàu vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không biết, trả tiền nhờ người ta làm thôi, sao vậy? " 


Trương Lập nói: " Kỹ thuật của người này thật quá sức cao minh, nếu có cơ hội nhất định phải 
đến gặp anh ta để học tập. Cả đèn pha phía trước mà cũng cải tiến tốt như vậu. Xe này dùng 
đèn xê nông loại H4 của Nhật, người cải tiến đã điều khiển cho ánh sáng tập trung, nay thông 
lượng ánh sáng của đèn xe ước khoảng ba nghìn bảy lumen, nhiệt độ màu 6 từ năm nghìn bảu 
trăm đến sáu nghìn ba trăm độ K, đèn bên trái tụ sáng song song với mặt đất, đèn bên phải cao 
hơn 4, 6 độ, không làm ảnh hưởng đến độ rộng của quầng sáng khuuếch tán sang hai bên, lại 


Trang 84/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nâng được khả năng chiếu xa lên cực hạn.Mỗi một bộ phận được cải tạo của chiếc xe này đều 
khiến tôi hết sức thán phục đấy." Nói tới đây, Trương Lập không khỏi hổ thẹn trong lòng, thầm 
nhủ: "Nói ra thì, kỹ thuật của người lái chiếc Hummer kia mới thật khiến tôi hết sức thán 
phục. Tôi lái chiếc xe đã được cải tạo ưu việt thế nàu, vậu mà vẫn hoàn toàn dưới tay hắn ta, cái 
thằng cha ấu! " 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ngồi trên xe ăn trước một ít đồ ăn nhanh, sau đó Trác Mộc 
Cường ba đổi chỗ lái thay Trương Lập, hơn trăm cây số sau đó, hai người cứ luân phiên lái 
xe.Càng đi sâu vào Khả Khả Tây Lụ, thời tiết càng lạnh giá, trải qua một ngày vất vả, Đường 
Mẫn nằm rúc vào chiếc áo khoác Trác Mộc Cường Ba trải xuống cho cô, mệt mỏi chìm sâu vào 
giấc ngủ.Trương Lập và Trác Mộc Cường Ba trầm mặc một lúc lâu, không khí dường như cũng 
đông đặc lại.Đêm lặng lẽ và tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng động cơ khe khẽ, bánh xe nghiến lên đá 
vụn ven đường, thinth thoảng lại phát ra những tiếng động nho nhỏ. 


Trăng sáng trời sao, Trương Lập nhìn mặt đường phía trước ngọn đèn xe, đột nhiên thấy thèm 
hút thuốc, mặc dù anh ta chưa bao giờ hút lấy một điếu. Chuyện xảy ra hôm nay tưởng chừng 
như một giấc mộng, lại thêm cảm giác bối rối lặng lẽ lúc nàu, khiến Trương Lập không thở nổi, 
anh cảm thấy bị đè nén, đột nhiên rất muốn bạo phát, hét lớn lên vài ba tiếng: "Rốt cuộc tôi đến 
chỗ này làm quái gì? " "Đây rốt cuộc là nơi quái qui gì vậu! " " Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa 
mới thấu người đây! " 


Cuối cùng Trương Lập cũng không chịu nổi nữa, khe khẽ nói với Trác Mộc Cường Ba đang ngồi 
bên cạnh: "Cường Ba thiếu gia." 


"Ùm? " Trác Mộc Cường Ba cơ hồ đang trầm tư sực tỉnh. Trương Lập nói: "Nói chuyện gì đó đi, 
Cường Ba thiếu gia, bằng không chắc tôi ngột ngạt chết mất." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: "Nói gì bây giờ? Bình thường tôi không thích nói chuyện lắm! " 


Trương Lập lắc đầu: "Vậy thật không tốt chút nào, Cường Ba thiếu gia.Hình thể của anh vốn đã 
cao lớn như vậy, lại không ưu nói chuyện, sẽ gây cho người khác áp lực rất lớn." Thứ áp lực này, 
phải sau khi ngồi cạnh Trác Mộc Cường Ba, anh ta mới cảm nhận được. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Thật vậy sao? Anh cũng biết đấy, cha tôi là một bậc trí giả, quy củ 
trong nhà rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã bị yêu cầu không được nói năng bừa bãi, sau này thành thói 
quen luôn, tôi không thích nói chuyện với người khác lắm." Gã ngoảnh đầu lại nhìn Đường Mẫn 
đang say giấc nồng, thầm nhủ: "Cô bé này thì là ngoại lệ." 


Trác Mộc Cường Ba hạ kính cửa số xuống, hít hà mấy hơi không khí trong lành, sau đó đóng 
cửa lại ngay, rồi quay đầu lại xem Đường Mẫn có bị giật mình tỉnh giấc hay không, gã thấy 
Đường Mẫn dường như vẫn ngủ rất ngon, mới yên tâm, tiếp tục nói khẽ: "Nhưng, anh cũng biết 
mà, trẻ con thường hay có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều điều muốn nói.Vì vậu, lúc ấy tôi rất 
thích nói chuyện với các động vật nhỏ, ở quê tôi, động vật nhỏ khác thì rất ít, chỉ có....” 


Trương Lập tiếp lời: "Chó con thì rất nhiều." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười, nói: "m, đúng vậy.Anh có biết không, chỉ số thông minh của 
chó tương đương với một đứa bé bốn tuổi, chúng có thể hiểu và nhớ được khoảng hai nghìn đến 
ba nghìn từ đơn, không nghi ngờ gì nữa, chúng cũng có thể hiểu được một số từ và câu đơn 


Trang 85/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giản, đồng thời dựa vào cơ thể và mùi cơ thể tiết ra để cảm nhận được tình cảm của con người: 
buồn bã, vui vẻ, phẫn nộ. Tôi thấy mình rất hạnh phúc vì đã chọn chúng làm bạn, tôi chưa thấu 
loài vật nào có nhiều ưu điểm như chúng cả, chúng trung thành, thông minh, hữu hảo, dễ thuần, 
đã nhận chủ nhân thì cả đời cũng không thay đổi.Không ít chó con sau khi ra đời chẳng được 
bao lâu đã bị tách khỏi mẹ, vì vậu chủ nhân trong mắt chúng, chính là mẹ. Bất kể mẹ giàu có 
hau nghèo túng, thiện lương hay hung ác, bọn chúng đều đi theo đến chết, mãi mãi không rời 


^+ TƯ 


xa, trừ phi là chủ nhân muốn vứt bỏ chúng mà thôi. 
Trương Lập nói: "Cường Ba thiêu gia hình như có rất nhiều cảm xúc thì phải." 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Để tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện nhỏ nhé, đều là chính mắt tôi 
nhìn thấu cả. Tôi từng thấy một con chó ăn xin ở thị trấn nhỏ Barfu, nước Anh, đó là một con 
chó săn nòi Charles tên là Doro, Doro không hề biết giá trị của mình, đi theo một tên ăn mày 
tối ngàu sau khướt.Mỗi ngày khi tên ăn ngày ngủ ở đầu phố, nó lại dùng hai chân trước nâng cái 
mũ rách rưới của hắn ta lên, hai chân sau nhảy tưng tưng xin tiền người qua đường, khi đôi mắt 
ấu nhìn vào anh, anh thật không thể nào từ chối nổi đâu. Nhưng, tên ăn mày kia chỉ ném cho 
con chó mấy mảnh xương vụn, hầu hết tiền xin được đều biến thành rượu ngon đổ vào bụng 
hắn, thi thoảng hắn còn tay đấm chân đá con chó tội nghiệp nữa. Tôi vốn định trả giá cao mua 
con thú đáng thương đó về, nhưng những người xung quanh nói với tôi, con chó đó đã bị bán đi 
không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào tên ăn mày cũng bán được với giá rất cao, nhưng sau khi 
được chủ mới đưa về nhà, con chó không ăn cũng không uống, cứ rên ư ử, chủ mới không còn 
cách nào, đành đưa nó trở lại đâu. Tôi đứng ở đầu phố, quan sát nó mấy tiếng đồng hồ liền, mỗi 
khi nó mệt lại trở về cạnh tên ăn màu, lặng lẽ ngồi chồm hổm, như thể chỉ cần nhìn thấy tên ăn 
mày đó đã là một thứ hạnh phúc với nó rồi. Mỗi lần nghỉ không đến mười phút, nó lại nhảy lên, 
khó nhọc đi bằng hai chân sau, không biết mệt mỏi, không oán không hận, trung thành cả đời, 
mãi không rời xa, đây chính là phẩm chất của chó." 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập, Trương Lập không 
nói gì, gã lại tiếp lời: "Còn lần nữa, là chuyện một thương gia người Pháp, con chó chăn cừu 
Đức của ông ta bị thương ở chân, không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh khuyến thế giới 
được nữa, ông ta định mang con chó bẹc giê tên Thor đó đi hủy diệt nhân đạo. Nhưng Thor cao 
lớn khỏe mạnh, răng sắc cực kỳ, người bình thường căn bản không thể lại gần. Thương gia người 
Pháp đó đành đích thân trộn thuốc độc vào đồ ăn cuả Thor.Ông ta mang đồ ăn có thuốc độc 
cho Thor xong, vì không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn nên đã ra ngoài.Mười phút 
sau, khi ông trở vào nhà, mở cửa ra, liền phát hiện con chó của mình đang giãy giụa ngậm dép 
lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối! " 


Trác Mộc Cường Ba bỗng nhiêm im bặt. Trương Lập đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, như 
có thứ gì tắc nơi cổ họng, khiến nước bọt nghẹn lại không nuốt vào được, anh thảm nhủ: "Mình 
bị sao thế này? Chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà? " Nhưng câu nói cuối cùng của Trác 
Mộc Cường Ba "con chó của mình đang giãu giụa ngậm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối” 
lại cứ không ngừng vang vọng mãi trong đầu Trương Lập, dường như anh ta đã hiểu ra đôi 
phần, đây là một thứ tình cảm xưa nay mình chưa bao giờ được nếm trải, vì vậy nên rất dễ dàng 
bị nó làm cho xúc động. 


Trác Mộc Cường Ba nói với giọng điềm tĩnh, nhưng lại ngập tràn thê lương: “Trong xã hội loài 
người, anh đã có người bạn nào như thế chưa? Trung thành, đối với loài người, chỉ là một từ 
vựng, nhưng đối với loài chó, đó là lời thể mà cả đời chúng tuân thủ.Vĩnh viễn không phản bội, 


Trang 86/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến chết cũng không rời, là thượng đế đã ban tặng loài vật nàu cho con người làm bạn.” 


Kể hết chuyện, hai người lại trầm ngâm suy tư, ngoài xe gió lạnh thồi vù vù, Trương Lập dường 
như đã hiểu tình cảm của Trác Mộc Cường Ba với chó thế nào, tại sao gã lại chỉ vì một con chó 
mà coi nhẹ sự an nguụ của bản thân, không hề chùn bước tiến về vùng đất hung hiểm phía 
trước.Một lát sau, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Mấy giờ rồi? " 


Trương Lập liếc mắt xem đồng hồ trên xe: " Ba giờ bốn mươi." 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Để tôi lái xe cho." 


Trương Lập lắc đầu: "Không cần, cứ để tôi lái đi.Giờ đến đoạn đường bị đóng băng rồi, càng đi 
sâu về phía Bắc, nhiệt độ càng thấp, anh xem đoạn đường chúng ta vừa đổi, mới đầu còn là thảo 
nguyên, về sau biến thành sa mạc, giờ đã đông cứng thành băng, đây là vùng băng nguyên chính 
cống rồi đấu. Chỉ hơi không lưu ý một chút, xe sẽ rất dễ bị trượt, trước đây tôi từng được huấn 
luyện cách lái xe trên băng tuyết, vì đường ngập tuyết ở Tây Tạng rất nhiều." 


"Không đưcc, giờ chính là lúc khả năng tập trung tinh thần kém nhất, anh không thể lái xe trong 
lúc mệt mỏi." Thái độ của Trác Mộc Cường Ba rất rõ ràng. 


"Được rồi." Trương Lập đang chuẩn bị giảm tốc độ, nét mặt trở nên rất kì dị, Trác Mộc Cường 
Ba trông thấy mười mươi, rõ ràng là Trương Lập đã xoay vô lăng sang trái, nhưng chiếc xe vẫn 
không rẽ, mà cứ nhằm một tảng đá cao nữa mét phía trước, tông thẳng vào đó. 


Sinh tồn trên băng nguyên 


Trác Mộc Cường Ba chồm lên trước, giúp sức xoay vô lăng, nhưng dường như không có hiệu 
quả. Trương Lập chỉ nói một câu: "Chỉ sợ sẽ lật xe." Lời nói vừa dứt, một bên xe đã nghiêng hẳn 
lên cao, kế đó liên như xe bay trong đoàn tạp kỹ, trượt bằng hai bánh bên cạnh đi tầm mười 
mét, rồi cửa số xe phía bên Trương Lập đập xuống đất, chiếc xe cứ thế trượt đi, lại trượt thêm 
bốn năm mét nữa, thân xe lật ngửa lên, bốn bánh chống lên trời, nóc xe trượt tiếp mười mét, 
húc mạnh vào một tảng đá khác, xoay chuyển mấy vòng tại chỗ, rồi mới dừng lại. 


Đường Mẫn đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, ngái ngủ lầm bẩm: "Sao vậy? Bọn chúng lại đuổi 
kịp rồi à? " 


Trương Lập nằm trong chiếc xe bị lộn người, vừa gắng sức mở cửa ra, vừa nói: "Tại tôi sơ suất, 
mặt băng dưới đất bị bánh xe bắn lên, tan thành nước trong ở trục, chạy lâu không rẽ, nước lại 
đóng thành băng, khiến ổ trục bị trượt, ủa? Đây là gì vậy? " 


Tay Trương Lập dường như cảm thấy có gì chảy ra, quẹt tay một cái, đưa lên mũi hít ngửi, kinh 
hoàng thốt lên: "Là xăng! Chảy xăng rồi! " 


Lúc này, dâu điện trên các đồng hồ xẹt lửa tung tóe làm Trác Mộc Cường Ba đầm đìa mồ hôi 
lạnh, gã kêu lên. "Mau chạy ral " Một tau ôm lấy Đường Mẫn vẫn cuộn mình trong áo khoác, 
tung chân đá bay cửa xe bên phải, ném Đường Mẫn ra ngoài trước, kế đó cũng lao ra khỏi xe, 
còn Trương Lập thì lăn ra từ xe bên trái. 


Ngọn lửa cuồn cuộn trong đêm tối, chiếu đỏ gương mặt ba người, gió cấp bảy mang theo băng 
và tuuết, ầm ập bổ thốc vào mặt, phun vào từng lỗ chân lông trên cơ thể.Bốn giờ sáng, nhiệt độ 


Trang 87/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không khí trên băng nguyên chỉ có âm mười độ, cùng với gió lạnh cấp bảy, có ba vị anh hùng bị 
khốn đốn giữa khu không người Khả Khả Tây Lý rộng tám mươi nghìn kí lô mét vuông. 


Trương Lập cười khổ, bình xăng có lẽ đã bị đá vụn bắn lên khi bọn người kia dùng hõa tiễn tấn 
công làm hỏng, nhưng vẫn chưa bị chảy xăng hoặc chỉ chảy rất ít xăng, nếu Trác Mộc Cường Ba 
không giúp sức xoay vô lăng, bánh trước lướt qua tảng đá băng cao nửa mét kia chưa chắc đã 
nghiêng hẳn một bên như thế, nếu không đụng phải táng đá phía sau kia, bảng điều khiển trên 
xe cũng không xẹt lửa, một loạt những sự kiện trùng khớp liên hoàn khiến người ta không thể 
tưởng tượng, đã khiến chiếc xe việt dã tính năng ưu việt này tiêu tùng như vậy. Trương Lập đúng 
trên đồng hoang vắng lặng, ngoại trừ cười khổ ra, anh ta thật không nghĩ ra chuyện gì có ý 
nghĩa hơn nữa. 


Trác Mộc Cường Ba thẫn thờ đứng trước xe, đồ ăn, nước uống, lều bạt, mồi lửa, tất cả từ từ tiêu 
tan trong ngọn lửa phừng phừng kia, bản thân gã lại không thể làm gì, chiếc xe được cải tiến 
đến đạn hỏa tiễn còn không hủy được, lại vì không thể tránh một tảng đá cao nửa mét mà bị 
thiêu hủy sạch sẽ. Nếu dựa vào đôi chân, ở chốn hoang nguyên nhiệt độ thất dưới không độ nàu 
có thể đi được bao xa? Bao giờ mới tìm thấy trạm cứu hộ? E rằng phải đợi kỳ tích xuất hiện mới 
xong. 


Đường Mẫn ôm mặt khóc tu tu, cô không dám tin đây là sự thật, bổ nhào vào người Trác Mộc 
Cường Ba, nức nở: "Đều tại...đều tại người em không tốt. Em...hức, em không nên để anh tới 
chỗ nàv...hức..." 


Trác Mộc Cường Ba gượng gạo an ủi cô: "Đừng buồn nữa, thế này thì có đáng gì, chúng ta đã đi 
sáu bảy tiếng đồng hồ rồi, có lẽ cũng cách trạm cứu hộ không xa nữa, nói không chừng đến khi 
trời sáng, chúng ta có thể thấu cờ tín hiệu của trạm cứu hộ cũng nên." Trong lòng gã lại tự hỏi 
bản thân: “Trạm cứu hộ? Rốt cuộc còn bao xa nữa? Hà, có trời mới biết." 


Trương Lập từ bên kia chiếc xe bước tới, đùa cợt nói: "Hai người từng nghe chưa, ở Khả Khả 
Tây Lú có một câu ngạn ngữ: xe hơi không đi nhanh bằng chân người. Giờ chúng ta có thể dùng 
chân rồi, so với xe hơi còn nhanh hơn nhiều đấy. Giờ nghỉ ngơi một lát cho lại sức rồi lên 
đường.” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười đáp: "Vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta còn có lửa sưởi ấm." 


Ông trời không cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt như thế, đến cả ngọn lửa cũng tắt rất nhanh, trên 
đồng hoang băng tuuết thống trị tất cả này, cơ hồ như ngọn lửa cũng không thể chiến thắng cái 
lạnh.Lửa còn chưa tắt hẳn, Trác Mộc Cường Ba đã ôm chặt Đường Mẫn trong chiếc áo khoác 
rộng, vỗ nhẹ lên vai cô, rồi xông thẳng tới chiếc xe, làm Trương Lập đứng bên cạnh cuốn quút 
kêu lên: "Cẩn thận lần nổ thứ hai! " 


Trác Mộc Cường Ba không còn nghĩ ngợi được nhiều vậy nữa, gã hiểu rõ trong lòng, ngọn lửa 
bùng cháy trong thời gian ngắn như vậy, nhất định sẽ để lại thứ gì đó, đồ ăn, lêu bạt, hay là 
xăng, bất kể là cái gì, còn lại một chút cũng tốt, nhất định phải tìm thấy! 


Trác Mộc Cường Ba mặt mũi nhem nhuốc trở lại, gã lục lọi được trong xe mấy gói mì ăn liền đã 
bị đốt cháu như than củi, điều khiến người ta thất vọng là lều bạt đã bị đốt thành một miếng 
nhựa dẻo, điều làm người ta mừng rỡ là, Trác Mộc Cường Ba cầm ra một thùng xăng dự trữ vẫn 
còn nguyên vẹn. 


Trang 88/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lửa, trước sau vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, đặc biệt là trong đêm ở nơi hoang vắng 
không một bóng người này. Irác Mộc Cường Ba và Trương Lập bàn bạc một lát, kết quả kết 
luận thế nào cũng phải cảm cự đến trời sáng mới đi, đêm tối thật sự không thích hợp để lên 
đường.Bọn họ tìm một vách đá chắn gió, ba người vây quanh đống lửa, gắng sức sát lại gần nhau 
hơn một chút. 


"Đừng ngủ! Mẫn Mẫn! Không được ngủ." Trác Mộc Cường Ba không ngừng nhấn mạnh. 
Đường Mẫn tỏ ra rất mệt mỏi, lắm bẩm nói: "Em mệt quá." 


Trác Mộc Cường Ba đặt bàn tay to bè lên trán cô, hoảng hốt nói với Trương Lập: "“Trán cô ấy 
nóng quái ” 


Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba, cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng anh cũng không biết phải 
làm sao mới tốt, ở nơi hoang dã không người này, cả nước và đồ ăn cũng không có, nói gì đến 
thuốc men.Hai người đàn ông và một cô gái nhỏ, phải làm thế nào, cả hai gã đàn ông to lớn 
đều bó tay chịu chết. 


Trác Mộc Cường Ba không nhẫn nại được nữa, gã nói: "Không được, tôi phải đưa cô ấy đi, trạm 
cứu hộ biết đâu lại ở gần đâu cũng không chừng." 


Trương Lập chảm chậm lắc đảu, thấp giọng nói: " Ít nhất cũng phải một trăm cây số nữa.Đi như 
vậy, chỉ khiến cô ấu càng thêm khó chịu." 


Trác Mộc Cường Ba kêu lên: "Nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ấu thế này được! " 


Trương Lập không lên tiếng nữa, những lúc thế này, ngoại trừ chờ đợi ra, dường như không còn 
chuyện gì có thể làm được nữa. Trác Mộc Cường Ba cũng dần dân bình tĩnh trở lại, gã nhìn chằm 
chằm vào đống lửa, khoác tấm áo da lên người mình, cả thân mình Đường Mẫn được bọc trong 
áo da, hòa với gã làm một.Cánh tau ôm Đường Mẫn của Trác Mộc Cường Ba đã chặt nay càng 
thêm chặt, gã thật sự không còn nghĩ gì được.Đường Mẫn nằm trong lòng không ngừng khe khẽ 
gọi tên gã: 'Cường Ba, Cường Ba, đừng bỏ rơi em.Anh đã hứa với em, sẽ không bỏ rơi em mà." 


Trương Lập nghe mà không nhẫn tâm nhìn nữa, nhưng Trác Mộc Cường Ba lại vẫn điểm tĩnh 
khoan thai, gã luôn miệng nói: "Không đâu. Không phải anh đang ở đây sao? Ngủ một giấc đi, 
sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ cùng lên đường.Mẫn Mẫn, ngày mai tìm được cuốn số của anh trai 
em, anh đưa em cùng đi kiếm Tử Kỳ Lân, có được không? " 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn trải qua một đêm trong những lời rì rằm lầm bẩm như 
vậu. Irương Lập thỉnh thoảng lại đứng dậy thêm xăng cho ngọn lửa, sau đó nhanh chóng nép 
vào bên kia Trác Mộc Cường Ba, vùng đất này quả thật rất lạnh giá. 


Trời vừa lờ mờ sáng, Trác Mộc Cường Ba lại đưa tay sờ trán Đường Mẫn, thấp giọng nói: 
"Không được, chúng ta phải kiếm được đồ ăn, cô ấy yếu quá." 


Trương Lập cắn một miếng mì ăn liền đã cháu thành than, vốc một vốc tuyết dưới đất cho lên 
miệng, vì anh ta thấy Trác Mộc Cường Ba cũng ăn như vậy. Nhưng Trương Lập đảo chiếc lưỡi bị 
lạnh đến tê dại, hàm hồ nói: "Nhưng mà, anh không thể đặt cô ấy xuống được đâu." 


^+ TT 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết, chuyện này cũng dễ thôi." Đoạn nhờ Trương Lập giúp đỡ, gã 


Trang 89/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cõng Đường Mẫn lên lưng, buộc eo hai người lại với nhau, sau đó khoác áo khoác lên, tựa như 
địu trẻ sơ sinh vậu, rồi một tau xách chiếc thùng dép đựng xăng nặng hai mươi cân, ba người bắt 
đầu bước đi trên con đường mờ mịt phía trước. 


Trời đông đất giá, gió Bắc rú gào, hai người bước cao bước thấp trên cách đồng mênh mông 
không có đường. Trương Lập hai tay trống không, cũng phải trầy trật lắm mới theo kịp tốc độ 
của Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là thần lực trời sinh. Chỉ ăn có 
một miếng mì ăn liền cháy thành than, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu cũng không ăn thêm gì 
khác, một chút nhiệt lượng trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ, Trương Lập lúc này chỉ thấy 
muốn nhấc chân lên cũng vô cùng cực nhọc, cơ hồ đó không còn là chân mình nữa, căn bản chỉ 
là hai khúc chỉ. Đường Mẫn lúc tỉnh lúc mê, miệng không ngừng lầm bẩm nói linh tinh. Trác Mộc 
Cường Ba thì từ đầu chí cuối vẫn nhìn theo hướng mặt trời, sải chân tiến bước, không hề có ý 
định dừng lại nghỉ ngơi, gã biết rõ, dừng lại một phút, Đường Mẫn sẽ nguy hiểm thêm một 
phần, nhất định phải tới được trạm cứu hộ kia càng sớm càng tốt! 


Giữa trưa, Trương Lập cảm thấy trước mắt hoa lên, loạng choạng ngã bịch xuống đất, anh 
chống tau gượng dậy, đạp chân mấy lần mới thành công, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quì 
một chân dưới đất, thở hổn hển nói: " Không được rồi, tôi phải nghỉ một lúc." 


Trác Mộc Cường ba dừng bước, khó khăn ngoảnh đầu lại, gã biết, thể lực đã tiêu hao đến cực 
hạn rồi, mà bốn bẻ vẫn chỉ là một vùng trắng toát. Nhưng Đường Mẫn đang ở trên lưng, gã còn 
có thể cảm nhận được hơi thở gấp của cô, không thể dừng lại, phải làm sao bây giờ? 


Trác Mộc Cường Ba vắt óc ra nghĩ cách, nhưng ký ức của gã chỉ là một vùng trắng mênh mông, 
chưa bao giờ gã trải qua chuyện như vậy, đến giờ Trác Mộc Cường Ba mới cảm thấy, kiến thức 
sinh tồn nơi hoang dã của mình thì ra lại nghèo nàn đến thế. 


Mười tuổi gã đã một mình đi vào núi, không sợ dã thú và bóng đêm; mười bốn tuổi gã bắt đầu ra 
khỏi Tây Tạng, tranh thủ tất cả thời gian nghỉ ngơi đi du lịch khắp Trung Quốc, mang theo một 
trái tim thành kính, kiếm tiền lộ phí bằng những công việc tạm bợ, cũng từng ăn gió nằm sương; 
mười chín tuổi gã kiếm được món tiển đầu tiên trên thương trường, gã là người đầu tiên mang 
các đồ trang sức nhỏ đặc sắc của người Tạng tới khu cải cách mở cửa Thâm Quyến bày bán; hai 
mươi tư tuổi, gã lần đầu tiên trở về Tâu Tạng đoạt danh hiệu Khố Bái, ba lần tiếp sau đó, gã 
không bỏ qua lần nào; hai mươi bảy tuổi, công ty của gã thành lập, gã bắt đầu quản lý ba nghìn 
công nhân viên phân bố ở mười mấy thành phố. Gã chưa từng sợ hãi thất bại, mỗi lần thất bại 
đều khiến gã trở nên mạnh mẽ hơn, biển kinh doanh chìm nổi, lòng người gian trá, gã chưa bao 
giờ biết sợ là gì, chỉ vì gã biết, nỗ lực là sẽ chiến thắng được bọn họ. Nhưng còn lần này, Trác 
Mộc Cường Ba cảm thấy một áp lực xưa nay chưa từng có, người gã yêu thương gục trên lưng, 
gã lại bó tay không còn cách nào; đồng hoang mênh mông, gió Bắc phần phật, thiên nhiên vĩ 
đại này là đối thủ dù gã có nỗ lực đến đâu thì không không thể chiến thắng nổi. 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hướng về phía bãi cỏ khô trông có vẻ rậm rạp cạnh đó, cọng cỏ 
rất nhỏ, có cọng cao đến ngang lưng Trác Mộc Cường Ba, gã đưa tay nhổ một khóm lên, vừa 
dài vừa cứng, Trác Mộc Cường Ba đưa tới trước mặt Trương Lập, ôm tia hụ vọng cuối cùng, hỏi: 
"Ăn được không? " 


Trương Lập cười cười lắc đầu, anh lật người ngồi xuống mặt tuyết, nói: " Là cỏ tranh hoa tím, có 
thể sinh trưởng tốt thế nàu trên băng nguyên cũng chỉ có mỗi nó thôi. Nhưng ngoài cung cấp sợi 


Trang 90/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ra, nó chẳng còn tác dụng gì cả, chúng ta cần đồ ăn có thể cung cấp năng lượng. Giờ bắt được 
con vật gì thì hay nhất. " 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên "Ò”" lên một tiếng, nói "Hình như đến rồi." 


Quả nhiên, sau đám đá lởm chởm, phảng phất như có gì đó động đậy, hơn nữa âm thanh còn 
hướng thẳng về phía này, Trương Lập nhỏ giọng nói: "Nghe tiếng động, hình như là một con 
thú to, đủ cho ba người chúng ta ăn một bữa rồi. Phải cẩn thận, chúng ta không thể để nó chạy 
mất được. " Không biết lấu đâu ra sức lực, anh đứng dậy trở lại được. 


Trác Mộc Cường Ba lấu áo khoác cẩn thận bọc Đường Mẫn vào, đặt cô ở một nơi tương đối an 
toàn, sau đó nấp sau một tảng đá lớn, gã đưa tay sờ thanh đao Tây Tạng giắt nơi lưng, cảm giác 
máu trong người lại sôi lên sùng sục. 


Gần rồi, càng lúc càng gần rồi.... Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng nấp sau một tảng đá, 
đợi con vật kia xuất hiện. 


"Xoẹt" một tiếng, Trác Mộc Cường Ba rút thanh đao, đang chuẩn bị nhảy ra đâm con vật kia, 
hòn đá trong tay Trương Lập cũng đã giơ lên, nhưng hai người vẫn chưa ra tay, bởi vì, con thú 
đó quả thật quá lớn, khiến cả hai không dám động thủi 


Một con gấu ngựa trưởng thành, lắc lư cái đầu to tướng đi qua tảng đá lớn, vừa thấu có thứ dám 
chặn đường mình, hai chân trước liền đập mạnh một cái "vù", đứng bật dậu! Loại thú khổng lồ bị 
các thợ săn già gọi là "gấu mù" này có sức phá hoại rất lớn, nghe nói ở trong rừng sâu, cả hổ 
cũng phải nhường nó ba bốn phần. 


Trác Mộc Cường Ba ở trước con quái đứng thẳng cao gần hai mét nàu, đột nhiên cảm thấy mình 
thật nhỏ bé, tau gã nắm chặt thanh đao, nhất thời ngơ ngần thất thần. Trương Lập phản ứng 
nhanh, lập tức buông hòn đá trên tau xuống, sức lực lúc nãy vừa có được bỗng nhiên hoàn toàn 
tan biến, nằm đờ ra dưới đất. 


Trác Mộc Cường Ba không thể nằm xuống, tuy gã cũng biết, nghe nói nằm xuống nín thở giả 
chết, thông thường có thể tránh được gấu ngựa tấn công, nhưng trong giờ phút này, nếu không 
có thức ăn, Đường Mẫn nói không chừng sẽ.....gã buộc phải một mình đối diện với con dã thú 
khổng lồ, cao hơn mình một cái đầu, nặng tới mấy trăm cân này. Thanh đao Tây Tạng của gã 
không thể chọc vào lớp da xù xì thô ráp của con gấu, sức mạnh của gã dường như cũng không 
thể nào mạnh hơn con quái này, còn con vật to tướng này, chỉ cần tát một cái là có thể đập nát 
cái đầu của gã, đâu là một trận chiến không có bất cứ phần thắng nào dù là nhỏ nhoi nhất. 


Lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, nhưng 
đôi mắt gã, hiện lên tỉnh thần không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mắt con gấu ngựa, một người 
một gấu, cứ thế đối diện với nhau. Nghị lực này, cũng là do chó ngao dạy gã, mọi người gọi 
ngao là "to béo ngốc", chính vì chúng có tinh thần không sợ không hãi, không e ngại bất cứ sinh 
vật nào hình thể to hơn chúng gấp bội. Nếu đem loài chó với gấu nhốt chung một chuồng, chỉ 
có ngao mới dám xông tới cắn xé với gấu, trên người chúng dường như thiếu mất cảm xúc sợ 
hãi vậu. 


Sinh tử chỉ được quyết định trong nháy mắt đó, thật bất ngờ là, con gấu ngựa lớn đối mặt với 
Trác Mộc Cường Ba, không ngờ là thua sút khí thế, nó không tát cho Trác Mộc Cường Ba một 


Trang 91/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cái bau người đi, ngược lại bổ thụp xuống đất, dùng cả bốn chân mà chạy theo hướng khác. 


Trương Lập nghe tiếng động, lật người bò dậy, kinh ngạc nhìn Trác Mộc Cường Ba, trong mắt 
lộ rõ vẻ sùng bái, hỏi: "Đi rồi sao? Sao mà anh làm được vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba cất dao vào vỏ mới phảt hiện, mình cầm cán dao chặt quá, các ngón tau 
cầm đao đã không thể nào duỗi thẳng được, gã cũng không hiểu tại sao con gấu kia bỏ chạy. 
Đang không biết trả lời thế nào, đột nhiên thấy sau lưng mát rượt, một luồng gió mạnh thốc tới, 
suứt chút nữa thì làm gã ngã vật xuống đất, một cái bóng khổng lồ soi trên mặt đất, lướt qua 
người Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập. Hai người nhìn thấy gương mặt trở nên tối sạm của 
nhau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi, chỉ trông cái bóng dưới đất cũng có thể tưởng tượng được 
đó là một con quái to lớn thế nào rồi. Hai người cùng lúc ngấng đầu nhìn lên, Trương Lập đờ 
đẫn nói: "Đại im Điêu " Trác Mộc Cường Ba cũng "a" lên một tiếng. 


Đại Kim Điêu, ở Tây Tạng còn gọi là đại điêu dê vàng, là một loài mãnh cầm hình thể rất lớn, 
một con đại kim điêu trưởng thành sải cánh có thể rộng tới ba mét, sức nó dễ dàng cắp cả con 
dê vàng nặng mấy chục cân, cái tên đại điêu dê vàng cũng từ đây mà ra. Loài chim này giờ số 
lượng ít đến đáng thương, chỉ còn lại một ít ở sâu trong rừng núi Khang Ba, một thời gian, lại có 
học giả từng tuyên bố đại kim điêu đã tuyệt chủng. Trong Tạng giáo, đại kim điêu cũng là đại 
bàng, không chỉ là linh thú của Phật tổ, mà là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn nữa. 


Trương Lập gượng cười nói: "Con gấu ngựa to tướng lúc nãy, không phải là anh dọa chạy đấy 
chứ nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba cũng cười cười: "Ừm, tôi cũng đang thấy kì quái, giờ thì biết nguyên nhân 
rồi." Nhưng trong lòng Trác Mộc Cường Ba lại không cảm thấy như vậy, vừa rồi khi con gấu 
ngựa đứng trước mặt gã, dường như gã đã nhìn thấy gì đó, chỉ là lúc ấy tâm trí hoảng loạn, 
không nhìn kỹ được mà thôi. 


Trương Lập nói: " Con quái kia cũng rất đáng thương, vốn có thể xưng bá một phương, không 
ngờ đụng phải mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở chốn này." 


Đại kim điêu đảo một vòng trên không, đột nhiên thu cánh, biến thành một mũi tên, bổ nhào 
xuống con gấu ngựa kia. 


Bá chủ băng nguyên 


Một trăm mét, năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét, đại kim điêu cách gấu ngựa mỗi lúc một 
gần. Trác Mộc Cường Ba biết kiểu tấn công của chúng với các động vật cỡ lớn, móng vuốt hai 
chân lợi dụng đà lao cắm đứng vào xương sống vật săn chuẩn xác không sai, đó là nơi kém chịu 
lực nhất của động vật bốn chân, bị chụp phải chắc chắn sẽ gãy, xương sống mà gãy, vật săn sẽ 
mất đi hành động và phản kháng. Sau khi thành công, con điêu sẽ thu móng vuốt lại, giữa các 
móng vuốt trước sau của chúng có cấu tạo như lẩu lò xo, chỉ cần chụp trúng sẽ giống như ổ 
khóa, khóa chặt vật săn lại. 


Con gấu ngựa dĩ nhiên cũng không cam tâm để mặc cho đối thủ chém giết, đợi đại kim điêu tới 
gần, nó đột nhiên quay ngoắt đầu lại, há miệng đớp ngay, con mãnh cầm không hoảng không 
loạn, hai cánh mở rộng, thân thể sừng sững lại trên không, luồng gió tạo nên làm cát bay đá 
chạy. Con gấu ngựa đang "gừ gừ'" gào rú, đại kim điêu sớm đã ung dung bay lên cao lưng chừng 


Trang 92/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trời, tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công, trên vùng băng nguyên này, con gấu ngựa thân thể to lớn 
căn bản không có nơi nào ấn nấp. 


Con gấu ngựa chạy về phía Tâu được mấy chục mét, hình như lại cảm thấy gì đó không ổn, bèn 
chuyển hướng chạy ngược trở lại, đại kim điểu thấu cơ hội hiếm có, lập tức bổ nhào xuống. Con 
gấu ngựa ngấng cao đầu, chuẩn bị phản kích lần nữa, nhưng lần này đại kim điêu không cho nó 
cơ hội, tay cao thủ lợi dụng động lực không khí nàu khẽ đạp cánh trái, thân thể lập tức chuyển 
hướng, móng vuốt chụp xuống cần cổ gấu ngựa, kế đó là một cú mổ, đoạt đi con mắt bên phải 
của đối thủ. 


Con gấu ngựa nếm phải đòn đau, gầm rú, thân thể lại đứng dựng lên, lần này thì Trác Mộc 
Cường Ba đã nhìn rõ, con gấu ngựa lớn này, không ngờ khắp mình mấy đều có vết thương, vết 
máu lốm đốm, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu, nhưng những vết thương đó đều không phải do đại 
kim điêu gây ra, dường như bị loài gì đó cắn xé vậu. 


Móng vuốt đại kim điêu quặp lại, quắp chặt trên lưng con gấu ngựa, nó đạp mạnh đôi cánh, định 
nhấc cả con gấu ngựa khỏi mặt đất, tiếc rằng con gấu quá nặng, mặc cho đại kim điêu có cố 
gắng thế nào cũng không thể nhấc lên được. Con gấu ngựa lại gầm vang dậy trời dậu đất, hai 
tay không ngừng tự đập trên lưng, nhưng đập thế nào cũng không trúng được con chim lớn đang 
bám trên đó. Hai con thú lớn cứ giằng co như vậy, không con nào chịu nhường, đại kim điêu 
không ngừng mổ xuống tấn công phần đầu gấu ngựa, nhưng xương đầu con gấu lại quá cứng, 
dường như mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Con gấu ngựa đã phát cuồng, hai chỉ trước vừa chạm 
đất liền chạy thục mạng, đại kim điêu bám trên lưng nó không ngừng tấn công, con gấu liền 
nhắm thẳng một tảng đá lớn lao hùụnh huụch tới, con đại kim điêu đã khóa chặt được móng 
vuốt vào sống lưng đối thủ, dù thế nào cũng không chịu buông, liền cùng con gấu húc thắng vào 
đá. 


"Ùụnh" một tiếng, con gấu ngựa đã húc đầu làm đổ ngửa cả tảng đá cao gần mét, đại kim điêu 
kịp thời đập cánh tránh được, lần nàu dường như không hề bị thương. Gấu ngựa da thô thịt dàu, 
lần va chạm này chỉ làm nó ngây ngất mất vài giâu, chớp mắt sau đã tỉnh lại, quay đầu lao vào 
một tảng đá lớn hơn. Đại kim điêu ra sức đập cánh, định quăng ngược con gấu, nhưng gấu ngựa 
đã lên cơn điên, sức lực kinh hồn sao có thể kéo lại được. "Bình" một tiếng, con gấu húc vào 
một tảng đá lớn cao tới mấy mét, bị bắn ngược trở lại, đại kim điêu suứt chút nữa đã bị đè xuống 
đất, vội vàng thả lỏng vuốt thép, lao vút lên không giật theo một lớp da gấu, con gấu ngựa bên 
dưới gầm lên đau đón! 


Trương Lập nói: "Thắng bại đã phân, con quái to tướng kia không chịu nổi nữa rồi, Đại điêu dê 
vàng liệu có đối phó với chúng ta không nhỉ? " Anh quay đầu lại hỏi Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Chắc không đâu.Con gấu ngựa đó đã đủ cho nó ăn cả mùa đông rồi, 
chỉ cần chúng ta không tranh cướp của nó, chắc nó cũng không tấn công đâu." 


Trong lúc hai người đang nói chuyện, đại kim điêu đập mạnh cánh, mang theo một luồng gió ập 
xuống, con gấu ngựa đứng thẳng dậu nghênh tiếp, đại kim điêu không hề khách khí, hung hăng 
mổ thẳng xuống phần mặt đối thủ, lần nàu chiếc mỏ săc nhọn của nó mổ trúng mũi con gấu. 
Mũi gấu là phần mềm, một đòn này gần như chí mạng, chỉ nghe một tiểng rống thảm thiết, con 
gấu đổ vật xuống đất, không động đậu gì nữa. 


Đại kim điêu đứng trước con gấu, đột nhiên quay đầu, nhìn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập 


Trang 93/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chằm chằm, Trương Lập giật thót mình, thấp giọng nói: "Con..con quái nàu nhìn chúng ta kìa." 


Trác Mộc Cường Ba khẽ nhếch miệng, cố dồn cơ thịt lên mặt lại gượng gạo cười: " Chúng tao 
không có ác ý, không cướp thức ăn của mày đâu. Ha ha, bọn tao biến mất ngay đây." Nhưng 
nét mặt gã lúc ấy thật sự còn khó coi hơn cả khóc nữa. 


Con địa kim điêu kia không biết có phải hiểu Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì hay không, 
nhưng đúng là nó đã bỏ qua hai động vật đứng thẳng này, bắt đầu ngoảnh đầu quanh quất, đảo 
mắt nhìn khắp nơi, điệu bộ tỏ ra vô cùng cảnh giác. 


Trương Lập nói: "Chuyện gì vậu? Nó đang nhìn gì vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, sực nhớ lúc đầu bọn gã nhìn thấu con gấu ngựa, con quái to tướng 
ấy hoảng hốt chạy ra từ sau đống đá, hơn nữa khắp mình đều có vết thương chỉ chít, rõ ràng là 
đang bị thứ gì đó đuổi giết, rồi sau đó mới gặp phải con đại kim điêu này. Giờ con gấu ngựa đã 
ngã xuống, thứ đuổi giết nó hình như cũng kịp tới đây, nên con đại kim điêu mới tỏ ra cảnh giác 
như thế. Gã thấp giọng hỏi Trương Lập: "Ở Tây Tạng, anh nghe nói thứ gì còn lợi hại hơn cả 
đại điêu dê vàng không? " 


Trương Lập thoáng ngẩn người, không hiểu ý Trác Mộc Cường Ba định hỏi gì, bèn đáp: " Chưa 
nghe bao giờ, có khả năng này sao? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cứ xem đi. Tôi cảm nhận được rồi, dường như có một thứ gì đó khiến 
đại kim điêu cảm thấy bất an, đã ở gần xung quanh chúng ta đây rồi. " 


Trương lập không khỏi rùng mình ớn lạnh, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba: " Anh...anh 
đang nói đùa phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba nghiêm giọng đáp: "Không sai đâu, nó tới rồi." 


Trương Lập đảo mắt nhìn quanh, gió thổi vù vù, cỏ cây xào xạc, nơi đâu là một vùng tĩnh lặng, 
vốn không có bất cứ điều gì dị thường, nhưng vừa lúc đó thì bụi cỏ rung lên. 


Trong bụi cỏ, ló ra trước tiên là một cái mõm đen ngòm nhòn nhọn, cặp răng nanh nhọn hoắt, 
nước dãi lòng thòng, lưỡi đỏ như máu; kế đó là hai con mắt hình tam giác, tia nhìn hung hăng, 
chòng chọc chiếu vào đại kim điêu; đôi tai dựng đứng gắn hai bên đầu. Trươpng Lập không ngờ 
nổi lại chỉ có một con sói xám bình thường đi ra khỏi bụi cỏ đó. Trong lòng anh thảm nhủ: "Đâu 
là chuyện gì vậu? Hai con vật này căn bản là không cùng một đẳng cấp mà, đối với đại kim điêu, 
con sói gầu gò này khác gì dê cừu đâu chứ? Con sói ngu đần này lại dám tranh thức ăn trong 
miệng của đại kim điêu nữa, xem ra đúng là đã đói đến mị đầu mị óc rồi." 


Điều làm Trương Lập ngạc nhiên hơn nữa là, con sói thoạt nhìn thân hình nhỏ bé kia lại đang 
nhe răng trợn mắt, miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, như thể muốn cảnh cáo địa kim 
điêu, đó là vật săn của tao, mày đi xa xa một chút, còn đại kim điêu cũng đã quay hẳn mình lại, 
chuẩn bị tư thế liều chết quyết chiến một phen. 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Lẽ nào, con gấu ngựa kia lại do con sói này cắn bị thương? Sao 
mà nó làm được? Kích thước con gấu ấy ít nhất cũng phải bằng mười lần nó cơ mà.” 


Con sói xám chảm chậm tiến lên, mỗi một bước hết sức bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại ấn chứa 


Trang 94/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sát khí, chân sau của nó, mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều ấn sâu xuống mặt đất lạnh cóng, bất cứ 
lúc nào cũng có thể nhảy xổ lên. Đại kim điêu cũng kêu lên "khục khục quác quác hai chân bới 
đất về phía sau như gà bới giun, nó tỏ ra hết sức khẩn trương, tư thế chiến đấu hoàn toàn khác 
khi đối phó với gấu ngựa vừa rồi. 


Sói xám vẫn giữ nguyên nhịp chân, từng bước từng bước ép sát đại kim điêu, hai mắt trợn trừng 
nhìn con chim lớn trước mặt, sát khí đằng đằng, hòa theo tiếng kêu gừ gừ khủng bố khiến người 
ta khiếp sợ. Càng lại gần, sự khác biệt về hình thể giữa con sói và đại kim điêu càng rõ rệt, 
nhưng về khí thế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đại kim điêu ra tay trước, trải rộng hai cánh 
quạt một cơn gió mạnh, định gâu nhiễu tâm nhìn đối thủ, nhưng con sói xám kia vẫn xông thẳng 
vào luồng gió, mỗi bước đều hết sức vững vàng, ổn định. 


Trương Lập nói: "Chỉ dùng gió như vậy là có thể đuổi được con sói đi sao? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Sai rồi, đại kim điêu đập cánh là vì đã thua về khí thế, vì vậu 
không thể không ra tay trước." Gã thảm nhủ "Tại sao lại cảnh giác cao độ như thế? Tại sao phải 
ra tau trước con sói? Lẽ nào trước đây con đại kim điêu này từng chịu thiệt thòi trước lũ sói rồi? " 


Trương Lập không có ý kiến gì, chỉ nói: "Tôi không nghĩ như vậy." 


Đại kim điêu đập cánh liên hồi, càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nhảy tưng tưng tại chỗ, nó 
muốn bảo vệ thành quả thắng lợi của mình, nhưng lại phản kháng một cách cực kì yếu ớt, rất 
giống một thiếu nữ đang bảo vệ sự trong trắng của mình trước một tên hiếu sắc. Đã tiến vào 
phạm vi tấn công của sói xám, đại kim điểu bất đắc dĩ đành phải đập cánh bay thắng lên trời. 
Trương Lập nói: "Nhìn mà xem, từ trên không lao thẳng xuống, tất sẽ là một đòn chí mạng." 


Đại kim điêu lượn trên không tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, con sói xám dường như không 
thèm để ú, mà đi thằng tới chỗ con gấu ngựa, Trương Lập lại nói: "Anh nhìn kìa, tôi đã bảo mà, 
con sói xám này đói đến mờ mắt rồi, chỉ vì một chút thức ăn, mà cả mạng cũng không cần nữa. " 


Đại kim điêu thu cánh lại, như mũi tên rời nỏ, vẽ trên không một đường cong tuyệt đẹp lao vút 
xuống, mục tiêu chính là con sói xám dưới đất. Con sói căn bản không buồn quay đầu lại nhìn, 
như hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đến từ trên không vậy, thế nhưng khi con chim khổng 
lồ chỉ còn cách vài mét, nó liền đột nhiên lăn tròn một vòng dưới đất, ung dung tránh khỏi một 
đòn chí mạng của con đại kim điêu, rồi tức khắc đứng dậy, tiếp tục tiến về phía đồ ăn của mình. 
Con đại kim điêu lại đành phải bay vút lên lần nữa. 


Trương Lập nhìn mà trợn mắt há hốc miệng, kêu lên thẳng thốt: " Không phải chứ! Đây là sói gì 
vậy? Nhìn cũng không cần nhìn mà tránh được đòn tấn công của đại điêu! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Là gió! Đại Kim điêu lao xuống tạo thành một luồng gió mạnh thốc 
vào lưng con sói trước, nó dựa vào sức gió mà phán đoán vị trí của kẻ thù, vì vậy, đòn tấn công 
từ trên cao của con chim căn bản không thể gây uy hiếp nó." 


Thấy con sói xám đã đứng ngay trước mặt con gấu ngựa lớn kia, đại kim điêu quả thực không 
cam tâm để chiến lợi phẩm của mình bị nó đoạt đi như thế, lại lao vút xuống mang theo một 
luồn gió mạnh. Con sói xám đứng thần ra phía trước con gấu, nhưng không vội vàng cắn xé, mà 
dường như đang đợi cú tấn công của con đại kim điêu. Quả nhiên, khi con chim lao xuống nửa 
chừng, nó đột nhiên nằm ngửa ra, dùng phần bụng mềm mại đón lấy móng sắc cứng của đại 


Trang 95/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kim điêu, cuộn mình lại thành một đám, tư thế ấy, khiến Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến một 
cánh cung đã căng lên hết cỡ. 


Con đại kim điêu rõ ràng đã từng nếm thiệt thòi kiểu như vậy một lần, vừa thấu sói xám uốn 
mình kiểu ấy, liền tức khắc xòa rộng hai cánh, ra sức bay ngược trở lên, nhưng khoảng cách 
không còn đủ cho nó bay lên nữa, lực quán tính cực lớn vẫn kéo đôi vuốt sắc của đại kim điêu 
lao thẳng xuống chỗ con sói xám. Đúng lúc đó, thân thể căng hết cỡ của con sói đột nhiên búng 
lên, hai chân sau của nó không ngờ đá hết sức chuẩn xác, trúng ngay vào cẳng của con chim 
khổng lồ, cùng lúc ấy cái miệng nó cũng ngoác ra, nhìn tình hình này, cái cổ của con đại kim 
điêu ắt sẽ tự dâng vào miệng sói. Nhưng đại kim điêu cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, nó 
lập tức rút cổ lại, dùng chiếc mỏ sắc nhọn mổ mạnh vào mũi con sói, chẳng ngờ cú mổ nàu, lại 
mổ trúng vào mình con gấu ngựal 


Thì ra, sói xám cuộn mình phía trước con gấu ngựa, cái lưng cong của con gấu vừa hay lại giúp 
nó chặn đòn tấn công của đại kim điêu, lợi dụng lúc mỏ con chim còn kẹt trên mình gấu ngựa, 
con sói dùng sức quật mạnh đầu, há miệng cắn tới cổ kẻ địch, con chim này rút cổ lại cũng khá 
nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn bị sói xám giật mất một túm lông lớn.Đại kim điêu kêu rít một tiếng, 
đập cánh bay lên, nói thì chậm, tình cảnh diễn ra quả thật nhanh vô cùng, một bóng xám lao vút 
qua không trung, chỉ nghe con đại điêu kêu lên thảm thiết, lúc bay lên cao, ở đuôi đã mất một 
túm lông vũ lớn. Đại kim điêu hoàn toàn bại trận, bay tít ra xa, đường bay đã không còn oai 
phong như lúc đến, mà tựa cánh diều đứt dây loạng choạng. 


Trác Mộc Cường Ba thở hắt một hơi: "Thì ra còn có đồng bọn từ đầu vẫn nấp trong bụi cỏ, đợi 
đến khi đại kim điêu giở hết chiêu số, biến hóa tới lúc cuối cùng, mới giáng cho kẻ địch một đòn 
mang tính quyết định! Phối hợp thật tuyệt diệu! " Giờ gã mới hiểu ra, tại sao con gấu ngựa to 
tướng kia lại chạy thục mạng như vậy, phải đối diện với kẻ thù như bọn sói xám này, ưu thế về 
hình thể của nó hoàn toàn không hề tồn tại nữa. 


Hai con sói xám chiến thắng cọ cọ mặt vào nhau, như để chúc mừng thắng lợi, rồi một con chợt 
ngửa cổ hú lên một tiếng dài, cơ hồ như muốn tuyên bố với vùng đất băng tuyết này, nó mới 
chính là bá chủ đích thực của nơi đâu. 


Trác Mộc Cường Ba quay sang nói với Trương Lập: "Tôi nói không sai mà, Tiểu Trương.Cậu 
làm sao vậy? Tiểu Trương? " 


Chỉ thấy Trương Lập hơi cúi đầu, lầm bẩm nói: "Một người xuất hiện, thu hút và phân tán sự chú 
ú của kẻ địch, quần đảo với kẻ thù cho tới khi cả hai đều sức cùng lực kiệt; một người khác ẩn 
nấp, cho kẻ thù một đòn chí mạng; nếu còn người thứ ba, chắc sẽ phụ trách quan sát tình hình, 
nghiêm mật giám thị động tĩnh của những kẻ thù khác xung quanh đó, bất cứ lúc nào cũng sẵn 
sàng báo cho đồng bọn để kịp thời ứng phó! " 


Hai người đờ đẫn quay đầu lại, trong đám cỏ sau lưng, không biết lúc nào đã có một đôi mắt tam 
giác hung hăng tàn khốc, đang nhìn chằm chằm vào họ. 


Trác Mộc Cường Ba kinh hãi thốt lên: "Anh...làm sao anh biết được? " 


Mặt Trương Lập méo xệch như muốn khóc, cười khổ nói: "Tôi không biết, chẳng qua tôi chỉ đọc 
thuộc lòng giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng của chúng tôi mà thôi. Sao lại như vậy được 
chứ? " "Ực...ực.."ngần này tuổi rồi, đâu mới là lần đầu tiên Trương Lập nghe thấy tiếng nuốt 


Trang 96/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước bọt của mình lớn đến như vậu. 


Con sói đứng sau lưng hai người, hình như là con có hình thể nhỏ nhất trong ba con sói xám, 
nhưng Trương Lập không hề dám xem nhẹ. Cách tấn công tốc độ ấy, xẹt một cú giữa không 
trung như điện chớp, quả thật quá đáng sợ. Ai biết được con sói này có tốc độ và sức mạnh như 
hai con trước hay không? Cả hai vất vả quay đầu lại, thấy hai con sói kia không hề ung dung tự 
đắc chuẩn bị hưởng thụ thịt gấu ngựa như đại kim điêu, mà chỉ gầm gừ ra uy với con gấu đang 
nằm vật dưới đất. Một con còn ra cắn vào cái đuôi ngắn ngủn của con gấu, con kia thì nhe răng 
gặm chân trước của con mồi, dùng móng vuốt cào cào vào vùng bụng nó, một lát sau lại nhậu 
lên đầu con gấu phát ra những tiếng gầm đáng sợ. 


Trương Lập không hiểu, hỏi: "Nó...nó đang làm gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba hạ giọng giải thích: " Nếu tôi đoán không lầm, con gấu ngựa kia chính là 
thức ăn tươi sống của chúng." 


"Thức ăn tươi sống? " Trương Lập vẫn không hiểu. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: " Nếu bọn chúng từ phương Bắc xa xôi tới đây, muốn đi qua đồng 
băng hoang vu này, mà không có đủ thức ăn thì không thể nào sống sót được.Nhưng giữa chốn 
trời băng đất tuyết nàu, muốn bắt các động vật nhỏ đâu có dễ dàng, còn muốn mang theo một 
lượng thức ăn lớn thì, một là sẽ có động vật ăn thịt khác tới cướp, hai là cực kỳ bất tiện. Còn con 
gấu ngựa này thì vừa to vừa béo, lại mới ăn no quay để chuẩn bị ngủ đông, mỡ và thịt của nó có 
thể cung cấp đủ năng lượng cho lũ sói chống cự với cái lạnh.Hơn nữa, hình thể con gấu lớn như 
vậy, những động vật khác cũng rất khó tiếp cận, duy chỉ có con đại kim điêu ban nãy là ngoại 
lệ." 

Trương Lập kinh hãi thốt lên: "Anh...anh nói chúng đang lùa con gấu ngựa này đi qua đồng 
băng sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu chậm rãi đáp: " Ừ, đến khi trời đông đất đá, không còn tìm được 
thức ăn nữa, gấu ngựa sẽ trở thành đồ ăn của chúng." 


Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, con gấu ngựa đang nằm dưới đất kia như bị phù phép, đột nhiên 
tỉnh lại, lật mình bậy dậy, rồi lại chạy về phía Tây, một con sói ung dung ởi theo, không vội vã 
cũng không quá chậm rãi, còn con kia thì quay mình, cùng con sói phía sau hình thành thế gọng 
kìm hợp kích vây hai người Trác, Trương vào giữa. Trác Mộc Cường Ba nhìn con gấu ngựa đang 
hoảng hốt chạy về phía Tây, ánh mắt tội nghiệp lúc nó ngoảnh đầu lại khiến gã chợt nghĩ tới lũ 
lợn và bò trong lò sát sinh. 


Trương Lập run run giọng nói: "Đây...đây rốt cuộc là, là sói kiểu gì vậy! Nó...nó...nó đến rồi! 
Chúng ta bị bao vây rồi sao? ” Anh ta không có dũng khí quay đầu lại nhìn, cơ hồ như một con 
sói khác đã ở sau lưng, anh ta thậm chí còn cảm thấy như chân trước của con sói đã đặt lên vai 
mình vậu. 


"Chạy đi." Trương Lập nói với Trác Mộc Cường Ba, nhưng hai chân anh như đã mọc rễ, không 
thể nhấc nổi nữa dù chỉ một bước, trong khi đó, Trác Mộc Cường Ba lại có hành động khiến 
anh ta kinh hồn bạt vía. 


Trác Mộc Cường Ba nhấc chân lên, chậm rãi tiến về phía con sói đang giám sát bọn họ, con sói 


Trang 97/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xám kia phát ra những tiếng "gừ gừ ", túm lông cổ đã dựng ngược lên, thân thể ngã về phía sau, 
móng vuốt chân trước cào sâu vào nền đất đông cứng, như sẵn sàng bổ tới cắn vào cổ họng 
Trác Mộc Cường Ba bất cứ lúc nào. Mỗi lần Trác Mộc Cường Ba bước lên một bước, Trương 
Lập cảm thấy như tim mình đập dồn dập mấy chục lần, anh định nói gì đó ngăn gã lại, nhưng lại 
không biết nên nói gì mới tốt, cứ như vậy trơ mắt ra nhìn Trác Mộc Cường Ba càng lúc lại gần 
con sói xám, càng lúc càng lại gần.... 


Chú Thích 


1. Anti.lock braking sụstem. 

2. Electronic brakeforce distribution. 

3. Dunamic stabilitu control. 

4. Emergencv brake assist. 

5. Con đường nối liền Trung Quốc (thời Đường) với các nước phía Tây (gọi chung là Phiên bang). 

6. Nhiệt độ màu(color temperature): một đặc trưng của ánh sáng nhìn thấy được, có ứng dụng rất quan trọng trong 
bố trí ánh sáng, chụp ảnh, quay phim và nhiều lãnh vực khác.Nhiệt độ màu của một nguồn sáng được xác định 


bằng cách so sánh độ kết tủa màu của nó với một vật đen bức xạ lú tưởng.Nhiệt độ màu của nguồn sáng, -thường 
tính bằng Kelvis(E) -là nhiệt độ mà vật đen bức xạ lú tưởng được làm nóng có màu trùng với màu của nguồn sáng. 


Trang 98/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Chuyến Đi &inh Đồn Trên Sông Băng 
Tiền Sử 


Trác Mộc Cường Ba tưởng tượng, nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấu cảnh tượng 
nàu, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa; Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của 
cổ nhân: " Không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy", anh cảm thấy câu thơ này là 
thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này; Kha Khắc và Hồ Dương cũng đều chìm 
đắm trong tình cảm pha trộn giữa tự ti và chấn động. 


Khiêu vũ với sói 


Trác Mộc Cường Ba điệu bộ gần như là thành khẩn, chậm rãi bước tới trước mặt sói xám, khi 
cách nó còn chưa đầu một mét, gã mới dừng lại. Gã quù một chân xuống, tau phải đặt lên ngực, 
gương mặt nở nụ cười thanh thiết: "Không có ác ý đâu, là bạn. Ta là bạn của các ngươi." 


Con sói xám nhe răng gầm gừ, âm thanh ấy dường như khiến cả bộ lông nó rung lên bản bật, 
Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt toát lên lên một tình cảm nhân từ 
như người mẹ nhìn con, đồng thời vẫn giữ tư thế quò một chân ấy, không tiến thêm bước nào 
nữa, cũng không có động tác gì khác. Một người một sói, nhìn nhau chằm chằm như hai bức 
tượng, hơi thở phả ra miệng tạo thành những luồng sương trắng trong không khí, đan chéo vào 
nhau. Trác Mộc Cường Ba đọc được trong mắt con sói một tình cảm lạ kỳ, phẳng phất như có 
sợ sệt, lại có gì đó uy hiếm, đồng thời cũng mong muốn tiến lại gần, gã thầm nhủ: "Màu muốn 
nói gì với tao hả? Anh bạn? Vừa mong muốn lại vừa sợ hãi tiếp cận con người chăng? Tao biết, 
súng đạn của con người đã khiến chúng mày không sao tin tưởng chúng tao được nữa, nhưng 
mà, hãy tin tao đi, tao thật lòng muốn làm bạn với chúng mày mà.” 


Lưng Trương Lập ướt đẫm mồ hôi, thời gian tưởng chừng như đã đông cứng lại, từng giây từng 
phút sao mà chậm đến thế, con sói kia chỉ cần chồm đầu lên một cái, là có thể cắn đứt cổ Trác 
Mộc Cường Ba ngay tức khắc, nhìn điệu bộ không hữu hảo kia của nó, dường nhưu cũng đang 
chuẩn bị làm như vậu cũng nên, còn Trác Mộc Cường Ba thì có vẻ vẫn hoàn toàn không hề để 
tâm, Trương Lập xưa nay chưa từng thấy nét mặt Trác Mộc Cường Ba hòa nhã đến thế. Gã là 
ông chủ của một công tụ lớn, thân thể cao lớn sắc mặt lại nghiêm nghị, dường như lại gần sói 
mới biến thành một người bình thường, mong mỏi có bạn, mong mỏi được giao lưu trao đổi, 
mong mỏi được chia sẻ nỗi cô đơn trong lòng người khác. Trương Lập không hiểu rốt cuộc đâu 
là chuyện gì nữa, mọi chuyện xảy ra ở bốn băng nguyên này đều như trong một giấc mộng vậu. 


Trước ánh mắt thân thiện mà chăm chú của Trác Mộc Cường Ba, thái độ của con sói xám 
dường như cũng từ từ thay đổi, tiếng gầm gừ dần khẽ đi, túm lông cổ xù lên từ từ xẹp xuống, đôi 
vuốt sắc như sắt thép kia cũng đã rút lên khỏi mặt đất đóng băng, ánh mắt hung hãn dân trở nên 
hoài nghi, bắt đầu nghiêng nghiêng nhìn Trác Mộc Cường Ba, dò xét gã động vật hai chân 
không sợ cái chết uy hiếp đang ở trước mặt nó, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng gầm ghè 
phẫn nộ. 


Lúc này con soi thứ hai từ sau lưng Trác Mộc Cường Ba đi tới, Trương Lập không nhẫn nhịn 
được nữa, lớn tiếng hét lên: "Mau chạy đi! Cường Ba thiếu gial " Trác Mộc Cường Ba từ từ quay 


Trang 99/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu lại, nhưng không hề có bất cứ hành động nào khác. Tiếng hét của Trương Lập ngược lại 
còn khiến con sói phía trước Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình, con quái liền rụt về phía sau, 
ngay lập tức cong lưng, lông dựng ngược lên nhìn Trương Lập đồng thời phát ra những tiếng 
gầm ghè đầy uy hiếp, mồ hôi của anh ta đã túa ra ướt đẫm cả đồ lót bên trong. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không sao, không cần phải sợ. Săn bắt là khả năng sinh tổn của 
chúng, trừ phi con sói đã cực đói, hoặc giả anh uy hiếp gì nó. Còn thông thường bọn chúng 
cũng không nhất thiết phải tiêu phí sức lực để cắt giết vô vị đâu. Chỉ cần anh không hét toáng 
lên với nó như thế, thái độ thù địch của chúng với chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất. Thậm chí 
anh còn có thể chảm chậm bước tới gần nó nữa đấy. 


Con sói phía sau lại gần Trác Mộc Cường Ba, ngẩng đầu lên, quẳng thứ gì đó xuống trước mặt 
gã. Trác Mộc Cường Ba cúi nhìn, thì ra là một mảnh thép đã bị đốt đen thui, bên trên vẫn lờ mờ 
còn sót lại màu sơn ngụy trang. Trác Mộc Cường Ba cầm mảnh sắt lên, giơ lại gần quan sát, 
"Đây là...! " Gã đã nhận ra, đây chính là mảnh vụn bắn ra từ chiếc xe việt dã của họ. Gã gật đầu 
với con sói: "Thì ra sớm đã chú ý tới chúng ta rồi à. Không sai, đây là đồ của chúng tao." 


Con sói kia vẫn ngắng đầu lên nhìn gã, hoàn toàn không hiểu ý gã, Trác Mộc Cường Ba nghĩ 
ngợi giây lát, rồi nhét mảnh sắt vụn vào túi mình, vỗ vỗ vào đấy rồi gật gật đầu. Chính bản thân 
gã cũng không hiểu mình làm như vậy là có dụng ý gì, chỉ hụ vọng con sói sẽ hiểu được ý tứ 
mình muốn biểu đạt. Con sói kia cơ hồ đã hiểu được ý gã, ngước mắt nhìn đồng loại, hai con sói 
cùng phát ra những tiếng "gừ gừ, gừ gừ”, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết ý bọn chúng là gì 
nữa. 


Trương Lập giờ mới cảm thấy có lẽ hai con sói thật sự không có ác ú, anh cần thận nhấc một 
chân lên, hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Tôi có thể qua đó được không? " 


^.It 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chậm rãi thôi". Trương Lập cần thận di chuyển. Lúc này, một trong 
hai con sói đột nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng hú dài chỉ có vào những đêm trăng tròn, con sói 
còn lại hòa theo tiếng hú, âm thanh xa xưa ấy vang vọng mãi hồi lâu trên vùng băng nguyên cằn 
cỗi, làm Trương Lập suứt nữa thì giật mình ngã nhào. 


Hai con sói ngừng hú, nhưng phía xa xa vẳng đến một tiếng sói tru khác, Trác Mộc Cường Ba 
đã hiểu, thì ra bọn chúng đang trao đổi với nhau từ xa. Trương Lập cuối cùng cũng tới được bên 
cạnh Trác Mộc Cường Ba, thấy hai con sói vẫn chòng chọc nhìn mình đầy vẻ thù địch, muốn 
học theo Trác Mộc Cường Ba giao lưu hữu nghị một chút nhưng không bắt chước được, chỉ biết 
vâu vẫu tay với bọn sói: " Hì... chào...chào." 


Trác Mộc Cường Ba từ đầu vẫn quan sát hai con sói bên cạnh, đột nhiên hai mắt sững sờ, như 
choàng tỉnh giấc: "Tôi hiểu rồi! " 


Trương Lập vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, Trác Mộc Cường Ba reo lên một tiếng 
như vậy, làm anh cảm giác như trái tim mình sắp nhảy vọt ra đường miệng. Anh vuốt vuốt ngực 
rồi nói: "Cường Ba... Cường Ba thiếu gia, anh hiểu được chuyện gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba chậm rãi nói: " Bọn chúng, cũng không phải là cư dân của vùng băng 
nguyên nà. 


"Hả? " Trương Lập đưa mắt nhìn, cảm thấy bọn sói này cũng không khác gì với bọn sói đã thấu 


Trang 100/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ở nông trường. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba giải thích: "Nơi này trời đông đất lạnh, gió tuyết 
mù mịt, còn bọn chúng, anh nhìn bọn chúng mà xem, lông măng trên mình chưa mọc hết, vẫn 
còn giữ lớp lông xơ sẫm màu. Cũng có nghĩa là, bọn chúng vốn sống ở nơi khí hậu tương đối ấm 
áp, không biết vì nguyên nhân gì mà tới vùng đồng hoang xa lạ này. Bọn chúng đuổi con gấu 
ngựa kia vượt qua Khả Khả Tây Lý, có lẽ chính là muốn trở về nơi sinh sống trước đây cũng 
nên! " Trác Mộc Cướng Ba kích động nói, "Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi! Chúng mày, chúng mày 
muốn tao dùng xe đưa về nhà! Bọn mày cũng biết con quái vật bốn bánh bọc sắt kia là phương 
tiện giao thông rất tốt đúng không? Có phải vậu không? 


Trác Mộc Cường Ba hoan hỉ mừng rỡ, hỏi xong mới nhận ra, lũ sói căn bản không hiểu gã đang 
nói gì, nhưng chuyện phức tạp như vậu, muốn gã dùng động tác để biểu thị lại thì thật khó quá; 
đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra xe của bọn gã sớm đã bị thiêu thành đống sắt vụn, 
bọn gã còn đang phải khổ sở vùng vẫy cầu sinh giữa chốn này, nói không chừng còn phải nhờ 
những người bạn sói này giúp đỡ ấy chứ, nói gì đến chuyện giúp đỡ bọn chúng. Nghĩ tới đâu, sắc 
mặt Trác Mộc Cường Ba lại sa sầảm xuống, gã trìu mến nhìn con sói gầu gò nhất, lắm bẩm nói 
với Trương Lập: "Anh chàng đáng thương, anh xem, bốn chân nó đều đã lạnh đến run lên cầm 
cập rồi kìa.” 


"Ừm, " Trương Lập uể oải đáp một tiếng, trong bụng thảm nhủ: "Anh không thấu à? Hai chân 
tôi cũng đang run lên cảm cập đây này. "Lúc nãy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, giờ gió rét thổi 
tới, Trương Lập chỉ thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới như bị phủ một lớp băng vậu. 


"Soạt", Trác Mộc Cường Ba đột nhiên đứng dậy rút thanh đao Tây Tạng của gã ra, hai con sói 
cùng nhảy bật về phía sau, lập tức ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Lập vẫn còn 
băn khoăn, Cường Ba thiếu gia này bị làm sao vậy? Nói trở mặt là trở mặt luôn à? Muốn tấn 
công bất ngờ cũng phải có ám hiệu ám hiếc gì gì đó chứ. Nhưng anh chợt nhận ra, Trác Mộc 
Cường Ba đang cầm đao, bước lại phía mình. 


Trương Lập kinh hãi thốt: "Cường...Cường Ba thiếu gia, ông...ông chủ Trác! Anh, anh định làm 
gì vậy? 


Trác Mộc Cường Ba cúi người, kéo vạt áo khoác bằng da của Trương Lập lên, nói với anh: 
"Chúng ta...cần phải giúp chúng! " nói xong, liền vung đao, cắt ra một mảng lớn từ chiếc áo da 
của Trương Lập. 


Tuy áo da của ba người đều do Trác Mộc Cường Ba cung cấp, nhưng lại hơi khác nhau một 
chút, chiếc Đường Mẫn mặc là lông cáo bạc, chiếc của Trác Mộc Cường Ba là lông báo tuyết, 
giờ hai chiếc này đều đã quấn lên người Đường Mẫn, chỉ còn lại chiếc áo khoác da dê non trên 
người Trương Lập. Da dê non cả lông là chế phẩm giữ ấm cực tốt nhưng rất hiếm có người còn 
làm, dù sao thì dùng da dê non làm áo khoác cũng là chuyện vô cùng xa xỉ, trước kia chỉ có thổ 
tụ mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba cho đao vào vỏ, cầm mảnh da trên tay, khẽ áp mặt lên lớp lông mềm mại, 
rồi giơ ra phía trước, nói: "Đâu, ấm lắm, tao không giúp chúng mày được gì hơn nữa đâu, chỉ có 
cái này thôi, nhận đi! " Hai con sói đưa mắt nhìn nhau, con to hơn cảnh giác tiến lại gần, Trác 
Mộc Cường Ba không ngừng gật đầu nhè nhẹ với nó. Nó khẽ vươn đầu lên thăm dò, rồi đột 
nhiên ngoạm lấu mảnh da, chạy vọt lại chỗ đồng bọn. Con sói kia cũng học theo Trác Mộc 
Cường Ba, áp mặt vào tấm da dê non, mùi vị quen thuộc và cảm giác ấm áp trên miếng da 


Trang 101/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khiến nó rên lên những tiếng "ư ử'" dễ chịu. 


Lúc này con sói thứ ba cũng từ đằng xa chạy lại, ba con sói lập tức chụm đầu lại thành hình chữ 
"phẩm", chốc chốc lại có một hai con ngoảnh đầu quan sát Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập 
ngẩn người ra nói: "Anh xem kìa, bọn chúng cứ như đang mở hội nghị thảo luận gì vậu. chuyện 
này thật không thể nào tin được, hoàn toàn không hề giống với động vật hoang dã trong tưởng 
tượng của tôi chút nào” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm, sói vốn là loài động vật quần cư, không ai đoán được những thể 
sống hoang dã ấy rốt cuộc có chỉ số thông minh là bao nhiêu. Có điều ba con sói nàu đúng là đã 
làm tôi rất kinh ngạc, bọn chúng...bọn chúng cứ như thể có năng lực tư duy giống con người 
vậu, ba đứa chúng tụ hợp lại với nhau, chính là thành một tiểu đội có thể độc lập tác chiến. Lũ 
sói trước đây tôi từng gặp chưa có con nào giống như ba con này. Cái đầu của bọn chúng cũng 
khác hẳn với bọn sói thông thường đấy chứ". 


Trương Lập thết lên: SỐ thì ra Cương Ba thiếu gia trước đâu thường hay gặp phải sói. Chẳng 
trách anh nhìn thấy bọn nàu mà không hề sợ hãi chút nào”. 


Trác Mộc Cường Ba nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy. Tôi có kể với anh rồi, hồi trước tôi thích 
nói chuyện với động vật. Phải rồi, tôi quên mất không nói với anh, quê tôi đa phần đều là núi 
cao rừng sâu, thực ra là chó ở đấy ít lắm, các bạn nhỏ hay trò chuyện với tôi hầu hết đều là sói 
cả. Lẽ nào anh quên rồi? Bộ tộc Qua Ba sống chung với sói, chính là ở phía Tây quê nhà tôi còn 
gì. 

Lúc này, một trong ba con sói đã quay đầu chạy ngược về phía Bắc, chỉ lát sau, nó ngậm một 
khúc xương quay lại, tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ngước lên nhìn gã. Trương Lập kinh 
ngạc hỏi: ” Đâu... đâu là ý gì vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười rồi lại quỳ một chân xuống, dịu dàng nói: "Làm quà trao đổi phải 
không? Cám ơn chú màyv." Gã không hề sợ hãi, đưa tay cầm lấu khúc xương cho vào túi áo trước 
ngực. Con sói xám lại gầm gừ phát ra những tiếng khe khẽ, nhưng lần này thì cả Trương Lập 
cũng nghe ra được, trong tiếng kêu của con sói ít nhiều đã hàm chứa chút gì đó đắc ú, hay có 
thể nói, đó là tiếng cười của sói xám cũng được, anh cũng không nén nổi một nụ cười. Trương 
Lập cảm nhận được một cách sâu sắc, giữa Trác Mộc Cường Ba và sói, có tình cảm kiểu như 
vừa gặp đã quen, đồng thời anh cũng phát hiện thêm một điều nữa. anh chàng Trác Mộc Cường 
Ba lạnh lùng đến độ khiến người ta khó mà tiếp cận này, không ngờ lại sẵn sàng đánh bạn với 
bầy sói. " Chỉ vì hồi nhỏ đã là bạn hay sao? Chắc là không chỉ có thế thôi chứ? " Trương Lập 
lặng lẽ suy tư. 


Trác Mộc Cường Ba nhận xong lễ vật, liền chậm rãi chìa tay ra, định vuốt ve đầu con sói xám, 
con sói nheo nheo mắt, dường như cũng không hề có ý cự tuyệt, đúng lúc bàn tay Trác Mộc 
Cường Ba sắp chạm vào long nó, con sói xám trước mặt học bỗng nhiên dựng đứng hai tai lên, 
dường như đang lắng nghe gì đó, Trác Mộc Cường ba cũng rụt tay lại. Con sói lại ngẩng lên, 
miệng gầm gừ những tiếng "khọot khẹt", trong mặt toát lên vẻ tha thiết rồi tựa như chào tạm biệt 
gã, quay đầu bước ởi, được hai bước lại ngoảnh đầu về phía sau nhìn gã, rồi cùng với đồng loại 
cắp miếng da kia, đuổi theo hướng chạy của con gấu ngựa khi nãu. 


Trương Lập nói: "Chuyện gì vậu? Nói đi là đi luôn hả? ” 


Trang 102/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo bóng ba anh em nhà sói xám chạy theo hướng con gấu ngựa kia 
biến mất, rồi cũng dần khuất khỏi tầm mắt, chợt dâng lên cảm giác hụt hãng pha lẫn thương 
cảm, lầm bẩm nói: "Không biết nữa, có lẽ là còn chưa được chúng tin tưởng." Gã thầm nhủ: "Chỉ 
còn biết chúc chúng mày lên đường bình an thôi, bạn của tao ạ! ” 


Trương Lập đột nhiên reo lên: “Anh nghe xeml ” 


Vùng hoang nguyên mênh mông vang lên những âm thanh quen thuộc, là âm thanh do nền văn 
minh nhân loại sáng tạo ra. Trác Mộc Cường Ba thoáng giật mình, trầm giọng nói: "Là tiếng 
động cơ xe hơi. Chúng ta bị phát hiện rồi à? " 


Nhưng Trương Lập lại phấn khích nói: "Không phải! Không phải tiếng động cơ xe Hummer, 
hơn nữa cũng không chỉ có một chiếc, chúng ta được cứu rồi! " hai mắt anh giờ đã đỏ lên. 


Trác Mộc Cường Ba áy náy nhìn theo hướng đi của ba anh em nhà sói xám lần nữa, thấp giọng 
nói: “Thì ra là như vậy hả. " 

Một đội xe gồm ba chiếc Mitsubishi xuất hiện trong tầm nhìn của Trương Lập và Trác Mộc 
Cường Ba, quốc kỳ Trung Quốc bay lấp lóa dưới ánh mặt trời, hai người liền ra sức vẫy tay, lớn 
tiếng hò hét, Trương Lập còn cởi luôn chiếc áo khoác bị cắt mất quá nửa, vùng vẫu kêu gọi. 


Tiểu đội trưởng La Văn Hồ nói vào bộ đàm liên lạc: "Phải, đây là tiểu đội 1, tôi là chỉ huụ. 
Chúng tôi phát hiện ra ba người gặp nạn ở địa điểm cách hổ Khả Khả Tây Lụ mười ki lô mét vẻ 
phía Bắc, trong đó có một cô gái bệnh rất nặng. Phải, tôi chuẩn bị đưa họ trở về đại bản doanh, 
vâng.” 


Bên bờ hồ Khả Khả Tây Lúụ, lá cờ của đại bản doanh viết rất rõ rành "Đội Khảo sát Khoa học 
Khả Khả Tây Lụ, Trung Quốc". Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập được kiểm tra sơ bộ, rồi ở 
lại trong lán bạt, còn Đường Mẫn thì đưa sang lán y tế để nhân viên y vụ của đội khảo sát thăm 
bệnh. Một lúc sau, bên ngoài có người nói: "Đội trưởng trở về rồi." Một người vén tấm màn che 
cửa đi vào. 

Người này râu ria xồm xoàm, giống như dưới mắt treo ngược một cây chổi lau nhà vậy, mũi ưng 
mắt ó, nhìn điệu bộ như hung thần ác sát. Anh ta phủi những mạt băng dính trên bộ râu rậm 
rạp, cất tiếng hỏi: "Các anh... săn trộm phỏng? " 


Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng lắc đầu. "Du lịch thám hiểm? " lại lắc đầu. 


" Lẽ nào cũng giống như chúng tôi, đến khảo sát khoa học? " vẫn lắc đầu. "Vậy các anh đến đây 
làm quái gì? " giọng nói của anh chàng râu rậm đã cao thêm tám độ. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bọn tôi tới tìm một trạm cứu hộ, gọi là... là trạm cứu hộ Lôi Khác 
Tháp Cách.” 


"Hả? " tay đội trưởng ngạc nhiên thốt lên, "Các anh từ đâu tới vậy? " 
Trương Lập thấp giọng đáp: "Từ Trị Đa đi về phía Tây..." 


"Điên rồi " Tay đội trưởng đột nhiên giận dữ quát mắng. "Hai anh không có bản đồ chắc? Từ Trị 
Đa đi về phía Tây! Hai người các anh trông cũng cao lớn khỏe mạnh, thế mà đầu óc bã đậu! Ba 
người một cái xe, vậy mà muốn vượt qua Khả Khả Tây Lý hử! Các người nghĩ đây là chỗ nào 


Trang 103/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chứ? Tưởng là công viên chác! Không chết là may phúc bảy mươi đời nhà các người rồi đấy! " 
Tay đội trưởng giật tấm bản đồ tỉnh Thanh Hải trên cách bạt xuống, trải ra trước mặt hai người 
bọn Trác Mộc Cường Ba, ấn ngón tay vạch một đường, rồi gõ mạnh xuống, "Cả con đường lớn 
thế này, các anh mù hết hay sao rồi mà nhìn không ra? Từ Trị Đa xuất phát, dọc theo đường sắt 
Thanh Tạng hay đường quốc lộ Thanh Tạng, đều rất dễ dàng tới được Cách Nhĩ Mộc, ở đó có 
trạm bảo hộ tự nhiên vùng ngoại biên Khả Khả Tây Lý, tức là trạm kiểm lâm Cách Nhĩ Mộc, 
đến được đây rồi, tự nhiên sẽ có người chỉ đường cho các anh đường tới Lôi Khắc Tháp Cách 
thôi. Vậy mà các anh lại đi vắt ngang một đường như vầu! Nói cho hai anh biết, đến cả bọn tôi 
cũng không dám ởi liều như vậy đâu, ai dẫn đường thế? Là ai dẫn đường hả? " 


Trác Mộc Cường Ba chừng này tuổi đầu, vẫn còn chưa từng bị người nào mắng nhiếc nghiêm 
khắc như vậu, có điều lần nàu mạng của gã và Trương Lập là do người ta cứu về, gã chỉ còn biết 
cố nhịn mà nuốt cục tức vào trong, chỉ vào lều y tế. "AI Là con nha đầu kial " tau đội trưởng đã 
tức lại càng tức, "hai người đàn ông, lại đi nghe một cô nhóc hả? Làm cái trò gì vậu! ” 


Trương Lập lí nhí: "Cô ấy nói đã từng tới..." 


"Cô ta nói cô ta đến rồi chứ gì! Ai lái xe hả? Có phải anh không! " Bị tay đội trưởng chỉ vào, 
Trương Lập liền cúi gằm mặt xuống. "Anh có động não tí nào không thế? Anh là lái xe, thế nào 
thì cũng phải tìm hiểu địa hình địa đồ một chút chứ, ai lại đi nghe một con nhóc bịa đặt bao giờ, 
chẳng lẽ anh không biết, mạng của hai người bọn họ, toàn bộ đều trên vai lái xe như anh đâu 
saol " rồi lại tiếp một tràng chửi bới không tiếc lời nữa. 


"Đi, đi với tôi tới chỗ bác sĩ! " Tay đội trưởng lại hằn học lườm Trương Lập một cái. Xem xem 
chuyện tốt anh làm thế nào! " 


Bác sĩ Ba Căn là người Mông Cổ, theo đội khảo sát khoa học đã năm năm ròng, thấu đội trưởng 
cước vào, liền khẽ gọi: "Đội trưởng Hồ Dương." 


"Ừm, tình hình thế nào? " 


"Không tốt lắm, sốt cao bốn mươi độ, hô hấp và mạch đập đều rất gấp, mặt mũi và tứ chi đều 
có phù thũng dạng nhẹ. Xem ra là sau khi bị bệnh, thân thể không điều hòa mà dẫn tới phản 
ứng cao nguyên. Cô ta cũng coi như là may mắn, nếu kéo dài thêm ba bốn tiếng đồng hồ nữa 
thì chắc chắn không cứu nổi. Chúng ta ở đây thiếu các thiết bị cần thiết để chữa trị, hơn nữa nơi 
đây lại quá cao so với mực nước biển, theo tôi thì cần phải lập tức đưa về trạm cứu hộ. "Ba Căn 
lắc cái đầu tròn bóng, đôi mắt ti hí đeo cặp kính tròn nheo lại thành một đường chỉ mảnh, nét 
mặt vô cùng lo lắng. 


"Bác sĩ Ba Căn, ông tới xem thử coi, Mã Lập Vân và Trương Thường Quý nôn oe dữ lắm. "Bên 
ngoài lại có người đang gọi lớn. 


Sáo xương 


Bác sĩ Ba Căn từ bên ngoài trở vào, nói: "Đội trưởng, hai anh chàng kia cũng bị phản ứng cao 
nguyên rồi, uống thuốc hình như không hiệu quả gì." 


Đội trưởng Hồ Dương đanh mặt, nghĩ ngợi giây lát: "Được, cứ vậy đi, lập tức phái một xe đưa ba 
người bọn họ đến trạm cứu hộ. Tiểu Lưu ở lại đây là được rồi, anh đưa ba người bọn họ vẻ, đi 
đường cần thận đấu." 


Trang 104/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tiểu Lưu là nhân viên tình nguyện của đội khảo sát khoa học, nghiên cứu sinh Đai học Y, dọc 
đường luôn theo sát bác sĩ Ba Căn tìm hiểu phương pháp cứu hộ trên cao nguyên, Ba Căn ởđi rồi 
thì chỉ còn lại mình anh ta là nhân viên y vụ ở đây. Ba Căn nói: "Được thôi, để tôi dặn dò Tiểu 


~ 


Lưu một chút đã. 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi cũng muốn đi." 


Hồ Dương ngoác miệng ta mắng: "Anh không bị bệnh chẳng bị thương, thân thể cường tráng 
như bò mộng ấy, anh đi hả! Đi làm cái khỉ gì! Một xe của chúng tôi chỉ chở được bốn người, 
cộng thêm lái xe nữa là đã quá lắm rồi, trên xe chỉ còn phải chất thực phẩm và xăng dự trữ nữa. 
Anh đi thì ngồi chỗ nào? Nóc xe hải Hai người các anh, ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi! " 


Trác Mộc Cường Ba không cam tâm: "Tôi... tôi có thể lái xe mà." 


Hồ Dương trợn tròn mắt lên, hỏi: "Anh biết đường hử? " Anh ta lườm Trác Mộc Cường Ba và 
Trương Lập đang lúng túng chẳng biết làm sao, rồi lại nói: "Đợi một thời gian nữa, đội xe tiếp tế 
về thì các anh đi theo luôn." 


Hồ Dương vừa đi, Trương Lập đã uất ức nói: "Kiểu gì vậy chứ, đối xử với chúng ta như với bọn 
săn trộm àl Không phải tôi đã đưa giấy tờ cho họ xem từ đầu rồi saol " 


+1 


"Hừm..." một thanh niên cao gầy từ bên ngoài bước vào, anh ta là người vừa giúp họ khiêng 
Đường Mẫn lên xe: "Đừng lớn tiếng như thế, đội trưởng của bọn tôi là vậ đấu, hung hăng lắm, ở 
đây ai cũng bị anh ấy mắng cho rồi. Ở chỗ này, anh nghìn vạn lần chớ nên làm sai chuyện gì. 


Trác Mộc Cường Ba nghe tiếng xe khởi động, bước ra khỏi căn lều bạt, đứng nhìn theo chiếc xe 
việt dã nhỏ dẫn nhỏ dân, lắm bẩm một mình: "Họ đi rồi." 


Anh chàng gầy gò kia an ủi: "Yên tâm đi, tôi đến trạm cứu hộ rồi, thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ. 
Con gái anh sẽ không sao đâu. ” 


"Ùm, " Trương Lập cố nhịn để không bật cười. Trác Mộc Cường Ba thì thấu vành tai đã hơi 
nong nóng. Anh chàng kia trợn tròn mắt lên hỏi: "Sao hả? Tôi nói gì sai à? " 


Trương Lập lắc đầu: "Không có gì, không có gì. Phải rồi, anh là..." 


"À, tôi tên Lưu Quảng, chữ Lưu trong Người bay Lưu Tường 1, chữ Quảng trong Quảng Châu, 
cứ gọi tôi là Tiểu Lưu được rồi. Sau này sức khỏe các anh là do tôi phụ trách." Lưu Quảng cao 
khoảng một mét bảy, gương mặt còn hơi trẻ con bị cái rét làm cho hồng tía lên. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tiểu Lưu, ở gần đây có đội tuần tra "núi nào của Khả Khả Tây Lú 
không? 


Lưu Quảng lắc đầu đáp "Ở đây thì không, bọn họ không đi sâu vào trung tâm Khả Khả Tây Lụ 
thế này đâu, môi trường khác nghiệt quá. Họ hoạt động ờ vùng xung quanh trạm kiểm lâm thôi, 
hàng năm chỉ có mùa sinh sản của linh dương Tâu Tạng thì họ mới mạo hiểm tiến vào mấu khu 
tập trung sinh sản nổi tiếng của bọn linh dương. Vì vậy thông thường khoảng thời gian nàu, 
những người đội khảo sát khoa học chúng tôi gặp phải đa phần đều là bọn săn trộm, không ngờ 
các anh lại lỗ mãng xông vào đây như thế. Đúng rồi, nghe các anh kể các anh đã gặp gấu ngựa, 
thật không đấy 


Trang 1052.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập liền thuật lại một lượt những truyện họ gặp phải sau khi xe bị phá hủy, nói đến 
đoạn quan trọng, hai mắt anh chàng Tiểu Lưu liền sáng rực lên, còn hưng phấn hơn Trương Lập 
gấp bội, không ngừng hỏi han nọ kia. Nghe xong, Tiểu Lưu lấy làm thất vọng nói: "Chúng tôi đi 
từ hồ Kusai tới đâu, đã năm sáu ngày rồi, ngoài mấy con bò Yak và xương người chết ra thì 
chẳng gặp đưiợc cái gì cả. Đám động vật ấy thấu cả đội xe lớn đi qua đều bỏ chạy từ xa rồi." 


Trương Lập an ủi anh ta: "Sau nàu sẽ thấy thôi. Á! " Anh thân thiện vỗ vỗ lên vai Tiểu Lưu, đột 
nhiên lòng bàn tay thấy đau đau, liền khẽ kêu lên một tiếng. 


Tiểu Lưu chộp bàn tau đeo găng của Trương Lập, nói: "Đợi chút." Anh ta nhẹ nhàng tháo găng 
ra, không ngờ lại không rút ra được, liền nhìn qua kẽ hở, đoạn nói: "Bên trong toàn là máu đông 
này, nhanh, tôi phải xử lú một chút." 


Găng tay của Trương Lập bị cắt ra, giờ mới phát hiện hai tay anh đều đã bị mài rách, máu thấm 
ra rồi đông cứng lại, bàn tau và găng dính chặt vào nhau. Trương Lập nhớ lại, chắc có lẽ là bị 
mài rách lúc đua với chiếc Hummer kia, không ngờ mãi mà không nhận ra. 


Tay Trương Lập được băng bó qua loa, giờ cơm tối, các thành viên đội khảo sát ở xung quanh 
đều trở vệ đại bản doanh, họ chia làm ba đội, lần lượt tiến hành khảo sát sông băng Mã Lan 
Sơn, hồ Âm Mã và xa nhất là hồ Mặt Trăng, nghiên cứu sự biến đổi của địa hình và môi trường 
sinh thái, mỗi tổ có khoảng mười người, tổng cộng mười ba chiếc xe, trong đó ba chiếc là xe tải 
lớn chở đô đạc vật dụng, một chiếc là xe phát tín hiệu, nâng phạm vi có thể sử dụng bộ đàm liên 
lạc của các thành viên đội khảo sát lên tới hai mươi cây số. Buổi tối mọi người tụ tập ăn uống, 
coi như để chúc mừng Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đại nạn thoát chết, lúc ấu, Trác Mộc 
Cường Ba mới nhận ra anh chàng đội trưởng râu rậm tên Hồ Dương kia, tuy chửi bới người ta 
thì ác miệng, nhưng tính tình cũng khá tốt, liên tiếp gắp đồ ăn cho mọi người, còn nói môi 
trường ở đâu không tốt, không ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút, thể lực sẽ không trụ được. 
Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lại đem chuyện mình gặp nạn kể lại một lần nữa, chỉ có 
điều đã giấu ởđi chỉ tiết bị xe Hummer truy sát. Nghe đoạn về đại kim điêu, nét mặt không ít 
thành viên đều lộ vẻ háo hức mong đợi, chỉ riêng một người tương đối lớn tuổi, tên là Tiêu Cốc 
Khởi, mọi người đều gọi là Lão Tiêu, thì khẳng định chắc chắn: "Không nhìn thấy đại kim điêu 
nữa đâu. Bọn chúng một ngày bay được nghìn dặm, bị đại bại một trận như vậy, tuyệt đối không 
dừng lại nơi này nữa, chắc là sẽ theo hướng Nam bay về phía Tây Tạng rồi. " 


Ngày hôm sau, lúc bọn Trác Mộc Cường Ba thức giấc, các thành viên đội khảo sát sớm đã dậu 
từ lâu, có người thậm chí còn đã xuất phát. Trác Mộc Cường Ba một mình đi bộ khỏi bản doanh, 
đến bờ hỏ Khả Khả Tây Lý, nhìn mặt nước bị gió thổi dấu lên những cơn sóng, từng đợt hoa 
nước bán tung tóe, trong long cũng trống trải như hồ nước kia, vốn định tìm đội tuần tra núi lấu 
tập nhật kú kia xong là có thể trở về luôn, giờ lại chôn chân ở chỗ đội khảo sát khoa học nàu. 
Đường Mẫn thì không biết giờ thế nào, cũng không biết bao giờ mới có thể đi tìm đội tuần tra 
núi được. Gã lại nhớ đến ba anh em nhà sói xám, bọn chúng cũng từng giống như gã, phải khó 
khăn cầu sinh trên vùng băng nguyên rộng lớn, không biết bây giờ chúng ra sao. Nghĩ mãi nghĩ 
mãi, gã rút khúc xương trong túi ngực ra, quà của sói xám, Trác Mộc Cường Ba cười thầm trong 


^+ TƯ 


bụng: "E là chỉ có mấy anh bạn sói chúng mày mới tặng thứ này mà thôi. 
"Dậy rồi à? " 


"Ùm, đội trưởng." Trác Mộc Cường Ba không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. 


Trang 106/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Còn nhớ cô bé kia phải không? ” 

Trác Mộc Cường Ba không trả lời. Đội trưởng Hồ Dương vỗ mạnh lên lưng gã, nói: "Anh còn 
giả bộ với tôi làm gì, đều là người từng trải cả rồi." 

Trác Mộc Cường Ba cười cười. Hồ Dương đến trước mặt gã, ngước mắt nhìn mặt hồ Khả Khả 


Tâu Lú, hồi lâu sau mới nói: "So với lần trước tôi đến đấy, mặt hồ lại rộng thêm không ít rồi." 


"Ủa, " Trác Mộc Cường Ba nhìn Hồ Dương, ánh mắt anh ta dường như chứa đựng một nỗi u uất 
vô hạn. 


Hồ Dương nói: "Đây đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính, từ lâu đã rất rõ rệt. Sông băng núi 
Mã Lan đang tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy, còn hồ Khả Khả Tây Lý, cũng càng lúc 
càng rộng thêm.” 


"AI " Trác Mộc Cường Ba chẳng hứng thú lắm với những chuyện này. Gã thầm nghĩ: "Nếu giáo 
sư Phương Tân, chắc chắn sẽ rất hợp chuyện với thằng cha đội trưởng nàu. Giáo sư vẫn là giáo 
sư, cái gì cũng biết." 


Hồ Dương quay đầu lại, nhìn thấu khúc xương trong tau Trác Mộc Cường Ba."Ủa? " Anh ta tò 
mò lại gần nhìn thử, hỏi, "Có thể cho tôi xem không? " Anh ta cầm trên tay, cẩn thận quan sát 
một lúc, rồi đột nhiên hỏi, "Cái nàu, ai cho anh vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ lại có người thấy hứng thú với khúc xương này, gã không muốn 


giải thích quá nhiều, chỉ hờ hững đáp: "Một người bạn tặng tôi. 


Hồ Dương tán thưởng: "Đồ tốt đấy." Anh ta lấu bộ đàm ra, lớn tiếng gọi: "Lão Tiêu, mau ra đâu, 
cho anh xem cái này hay lắm. Tôi ở bờ hồ, nhanh nhanh một chút." 


Trác Mộc Cường Ba trở nên hồ đồ, định lấy về: "Cái nàu không phải là xương bình thường hả? " 


Ai đoán được, không ngờ Hồ Dương lại chẳng nỡ trả cho gã, anh giơ tay lên chặn tau Trác Mộc 
Cường Ba, xoay sang phía khác: "Anh hiểu cái khỉ gì chứ." 


Lão Tiêu hói trán mặc áo lông dày cồm cộp, trông như con quay, "hồng hộc hồng hộc” chạy tới. 
Hồ Dương vừa thấy lão từ xa đã bước lên, vẫy vẫy khúc xương trong tay nói: "Anh xem, cái gì 
đâu." 


Lão Tiêu đón lấu, hai người thì thà thì thảm, bốn con mắt sáng ngời, giống như hai gã thần giữ 
của trông thấy gạch vàng từ trên trời rơi xuống vậu. 


Trác Mộc Cường Ba bước tới, chỉ nghe lão Tiêu nói: "Không lầm được đâu. Chính là thứ này, 


bảo tang Tây Tạng cũng có một cái hệt như thế. 


Trác Mộc Cường Ba nghỉ ngờ tai mình đã nghe lầm. Đúng lúc ấy, lão Tiêu hỏi: "Bạn anh... làm 
nghề gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba trả lời đúng sự thật: "Ứm, là một người làm việc ngoài trời." 
Lão Tiêu nói: "Chẳng trách, anh ta nhất định cũng không biết giá trị của thứ này rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba lấu làm khó hiểu, nói: "Đây chẳng phải là một khúc xương hay sao? " 


Trang 107/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lão Tiêu cầm khúc xương, giơ lên vầng mặt trơi mới lên: "Anh xem xem chỗ này, rõ ràng là có 
dấu vết bị mài nàu, đã thấy chưa, chỗ nàu có một cái rãnh, cả đây nữa, đây là vết ố, chứng tỏ 
trước đây rất hay được sử dụng.” 


Trác Mộc Cường Ba càng tò mò hơn, hỏi: "Rốt cuộc đây là cái gì thế? " 


Hồ Dương cười khì khì nói: "Đây là câu sáo xương. Anh biết không? Tức là sáo làm bằng xương 
động vật ấy, có thể phát ra âm thanh the thé chói tai, khiến dã thú ở ngoài xa mấy câu số cũng 
dựng hết cả lông lên. Tất nhiên, con người cũng không ngoại lệ, không tin anh thổi thử mà 
xem.” 

Lão Tiêu đưa cây sáo xương cho Trác Mộc Cường Ba, rồi cùng Hồ Dương nhìn gã chằm chằm. 
Trác Mộc Cường Ba bị hai người nhìn chòng chọc, bất đắc dĩ đành đưa cây sáo lên môi dưới, 
khẽ thổi một hơi, mới đầu thì không có âm thanh gì, sau khi đổi hai ba vị trí, khúc xương quả 
nhiên phát ra một tiếng "tuút". 


Âm thanh đó không hẻ hãi hùng kinh hồn như Hồ Dương nói, mà kéo dài, ai oán, tựa hồ một 
con ưng cô độc trên cao nguyên bao la phát ra từng tiếng gào bi thảm, như nỗi nhớ thời viễn cổ 
vọng về, từng tiếng từng tiếng thấm qua khoang xương nhỏ xíu. Hồ Dương và lão Tiêu đưa mắt 
nhìn nhau, đều trông thấy vẻ bi thiết trên mặt nhau, âm thanh ấy không ngờ lại khiến người ta 
cảm thấu bi thương đến thế, tuy Trác Mộc Cường Ba chỉ có thể thổi ra được một âm điệu duụ 
nhất, nhưng âm thanh đó hòa với sóng dập dêệnh trên mặt hồ Khả Khả Tây Lý, cơ hồ khiến 
người ta nghe thấu được tiếng kêu u uất của nước hồ Khả Khả Tây Lý vậu. 


Một lúc sau, Hồ Dương mới nói với lão Tiêu: "Xem ra, lời giới thiệu trong bảo tàng chưa chắc đã 
là sự thật, tôi dám cược là bọn họ cũng chưa từng thổi thử lần nào. " 


"Ơ, các anh chưa nghe âm thanh này bao giờ à." Trác Mộc Cường Ba cảm giác như mình bị mắc 
bẫu. 


"Anh nói đùa à? " Lão Tiêu nói, "Thứ sáo xương này, ở bảo tàng Tâu Tạng có mỗi một câu, 
chúng tôi có thể nhìn thấu là tốt lắm rồi, ai dám lấy ra thổi chứ. Đây là một thứ pháp khí của 
Tạng giáo cổ, giá trị văn hóa của nó phải ngang với đai ngọc, rồng ngọn của văn hóa Hồng Sơn 
2, mặt nạ đồng xanh mắt lớn của văn hóa đồi Tam Tinh 3 cổ đại. Vậy nên tôi bảo, câu sáo 
xương này, về sau anh nên giao cho bảo tàng quốc gia thì hôn, đối với người làm tác khảo cổ thì 
nó rất có giá trị nghiên cứu lịch sử đấy. Phải rồi, nhất định phải dò hỏi người bạn kia của anh 
cho kỹ, hỏi xem anh ta nhặt được thứ này ở đâu vậy." Hồ Dương còn bổ sung thêm: "Thứ sáo 
xương này, thông thường là dùng xương mác của con người để mài thành đấy." "Cái gì cơl " 
Trác Mộc Cường Ba giờ mới hiểu ra, chẳng trách lại để gã thổi, gã vừa nhổ nước bọt phì phì, 
nói: "Tạng giáo cổ à, là phái nào dùng thứ pháp khí này vậy? " 


Hồ Dương nhếch môi cười cười đáp: "Anh đúng là uổng công làm người dân tộc Tạng rồi, cả 
chuyện này mà cũng không biết hả, đây chính là pháp khí của Mật giáo Tây Tạng cổ đại nhà các 
anh đấy! " 


"Mật giáo 42 " Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu nói: Tôi xưa nay không có hứng thú gì với tôn 
giáo cả, nói gì đến Mật giáo chứ." 


Hồ Dương lại nói: "Chính là Phật giáo ấy mà. Tạng Mật, chính là Tạng truyền Phật giáo đó..." 


Trang 108/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lão Tiêu nói: "Lão Hồ này, đừng ở đó mà khoe kiến thức của anh nữa, anh hiểu được bao nhiêu 
về Mật giáo chứ? Đủ để lòe mắt người không biết gì là cùng thôi. " 

Đội trưởng Hồ Dương liền được thể lấn tới, lập tức nói: "Ứm, phải rồi, lão Tiêu anh chẳng phải 
rất hiểu biết về Mật giáo Tây Tạng hay sao, giảng cho Cường Ba một bài đi. " 


Lão Tiêu nói: "Tôi sao dám nói là hiểu biết được chứ, chẳng qua chỉ biết sơ một chút. Mật giáo 
ban đầu là do Phật giáo Đại Thừa và Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cộng thêm các loại tín ngưỡng 
của người dân địa phương hòa trộn lại mà thành, nó được gọi là Mật giáo chủ yếu là để phân 
biệt với Hiển giáo, Hiển giáo chính là Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa, chính là Phật giáo mà 
các chùa miếu chúng ta thường thấy hàng ngày tuyên truyền thừa phụng. Khoảng thế kỷ thứ bảu 
sau Công nguyên, Mật giáo tách khỏi Hiển giáo, có hẳn một hệ thống tư tưởng khác biệt rõ 
ràng với Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. Giáo chủ của Hiển giáo là Thích Ca Mâu Ni, điều 
này thì chắc các anh cũng phải biết chứ, còn giáo chủ của Mật giáo thì càng nổi tiếng hơn, ông 
ta được gọi là Đại Phật Như Lai. Xét về hệ tư tưởng, Hiển giáo là do Thích Ca Mâu Ni thuyết 
giáo với đối tượng là các chúng sinh không cùng cội rễ, vì vậy nên nó công khai, dễ hiểu, tùu 
theo ý người. Còn Mật giáo là Đại Nhật Như Lai tự nói chân lú mà nội tâm ngộ ra, vì vậy nó bí 
mật, thâm ảo, tùu theo ý mình. Đặc biệt, Phật giáo lưu truyền ở vùng Tây Tạng, căn bản đều là 
Mật giáo hết, cái gọi là Tiền Hoằng Kỳ, Hậu Hoằng Kỳ, Ngũ đại giáo phái, thực ra đều chỉ Phật 
giáo mật truyền cả." Thấy Trác Mộc Cường Ba nghe mà nhíu chặt hai hàng lông mày, lão Tiêu 
nói: "Phải, pháp khí của Mật giáo cổ đại có không ít thứ mài bằng xương người, nghe thì hơi tàn 
nhẫn một chút, nhưng so với Bản giáo nguyên sinh mà Tạng Vương Lãng Đạt Mã dựa vào để 
hủy diệt Phật giáo thì còn tốt hơn nhiều." 


Trác Mộc Cường Ba vốn đã sắp ngáp dài đến nơi, đột nhiên nghe lão Tiêu nhắc đến Lãng Đạt 
Mã diệt Phật giáo, liền không nhìn nổi hỏi một câu: "Thầy giáo Tiêu cũng biết chuyện Tây Tạng 
diệt Phật à? ” 


"Ùm, biết một chút thôi, thực ra lịch sử của Tây Tạng từ thời cổ xưa đã rất thần bí rồi, một là ở 
đây có rất nhiều nơi hẻo lánh, không qua lại với thế giới bên ngoài, hai là trải qua chiến tranh 
loạn lạc kéo dài, rất nhiều văn bản lịch sử quý giá đã bị mất mát, có thể nó bất kể Trung Quốc 
hay Phương Tây, đều phải đến thế kỷ hai mươi mới tiến hành những nghiên cứu về lịch sử Tây 
Tạng. 


Đội trưởng Hồ Dương đứng bên cạnh làm ra vẻ thần bí, nói: "Anh biết lão Tiêu đây hồi trước 
làm gì không? Anh ấy từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Tây Tạng, tuyên truyền về Tây 
Tạng với người phương Tây đấy." 


Lão Tiêu nói: "Đủ rồi đấu nhé, đó chẳng qua chỉ là mào đầu cho hoạt động khảo sát sông băng 
ở Tây Tạng, chỉ đề cập tới một phương diện rất nhỏ của Tây Tạng, người ta mời tên râu rậm 
nhà anh đấy chứ, tôi chẳng qua chỉ là vai phụ thôi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đội trưởng Hồ Dương đã đi Thần Sơn ở Tây Tạng rồi sao? " 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Ứm, hồi ấu chúng tôi tiến hành khảo sát khoa học ở sông băng, tài 
nguyên ở sông băng trong dãy Himalava cực kỳ phong phú, chúng tôi có ở lại Tây Tạng một 
thời gian, còn có cả người bản địa đi theo đoàn nữa, thế nên chuyện gì ở Tây Tạng cũng đều 
biết được chút chút." 


Trang 109/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến nơi Ba Tang và lão La Ba từng nhắc tới, liền buột miệng hỏi: 
"Vậu thì, theo cảm giác của anh, trong rặng Thần Sơn ấy, đoạn nào là nguy hiểm nhất vậy? " 


Đội trưởng Hỏ Dương trầm ngâm đáp: "Chắc là đoạn tiếp giáp với hai nước Nepal và Ấn Độ rồi, 
núi non ở đó không cao lắm, độ cao bình quân chỉ khoảng 7.000 mét trên mực nước biển, 
nhưng điều kiện khí hậu thì có thể nói là khắc nghiệt nhất trong dãy Himalava, người nào tới rồi 
đều phải nói là nơi ấy còn khắc nghiệt hơn cả đỉnh Chomolungma nữa, hơn nữa thế núi còn 
hiểm trở, trong đoạn núi non kéo dài hơn nghìn ki lô mét ấy, có tới mười mấy ngọn xưa nau 
chưa bao giờ bị con người chinh phục." 


Lão Tiêu bổ sung: "Nghe nói, từng có vô số nhà mạo hiểm trước sau tìm đường tới, hụ vọng trở 
thành người đầu tiên chinh phục những đỉnh núi đó, nhưng không sao lên tới đỉnh núi, không 
hiếm người mới đến chân núi thì đã bỏ cuộc quay về, còn số đông thì đã vĩnh viễn mất tích trong 
dãy núi tuyết mênh mông đó rồi." 


Đội trưởng Hồ Dương vòng tay qua vai lão Tiêu nói: "Không sai, trước nay tôi vẫn luôn thấy lão 
Tiêu nhà anh hiểu Tây Tạng hơn tôi nhiều, có thể coi như một chuyên gia Tây Tạng nửa mùa 
được rồi đó, tôi nhớ xem nào, là... năm 1996 đúng không nhỉ, chuyên mục Khoa học và Tự 
nhiên còn đặc biệt mời lão Tiêu đi phỏng vấn nữa chứ, chủ đề có liên quan tới Tây Tạng mà, 
mà... chủ đề gì ấu nhỉ? " 


Lão Tiêu cười hà hà nói: "Là ảnh hưởng tan chảy của sông băng trên cao nguyên đối với khí hậu 
toàn cầu, trong đó có đề cập tới một số vấn đề văn hóa địa lú Tây Tạng thôi." 


Trác Mộc Cường Ba không hứng thú với chủ đề này lắm, liền quay sang hỏi: "Vậy thầy giáo Tiêu 
có biết Tứ Phương miếu không? " 


"Tứ Phương miếu? " lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương nhìn nhau ngờ vực, rõ ràng là mới lần đầu 
nghe thấy danh từ nàu. 


Trác Mộc Cường Ba liền bổ sung: "Lúc công chúa Văn Thành vào đất Tạng làm dâu, ngoài Đại 
Chiêu tự, Tiểu Chiêu tự, còn có bốn tòa thần miếu được xây dựng tu sửa ở Tâu Tạng. Đây chính 
là Tứ Phương miếu, hình như bị thiêu hủy từ thời diệt Phật rồi." 


Lão Tiêu lắc đầu nói: "Điều này thì chắc phải chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tây Tạng mới biết 
được, những điều tôi biết toàn bộ chỉ là những thứ vặt vãnh bề ngoài, chẳng hạn như Mật giáo 
ngày nay thế nào, cả Bản giáo cổ đại ở Tâu Tạng nữa..." 


Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương liền lôi chuyện Mật giáo với Bản giáo ra thảo luận một hồi, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba không để ý lắng nghe nữa, chỉ nghĩ thầm: Tứ Phương miếu này tại 
sao không được nhắc trong chính sử, mà trong quyển cổ kinh Ninh Mã ở nhà mình lại ghi chép 
tường tận thế được? Nếu nói cây sáo xương này thuộc về Mật giáo, vậy tại sao nó xuất hiện ở 
Khả Khả Tây Lý được nhỉ? 


Trác Mộc Cường Ba còn định dò hỏi thêm chuyện về câu sáo xương, thì bộ đàm của Hồ Dương 
kêu lên, anh ta bật máy lên, chỉ nghe một người cuống quýt nói: "Đội trưởng! Chúng tôi phát 
hiện một đám săn trộm ở hồ Âm Mã, đám Kha Khắc đã lái xe đuổi theo rồi, bảo tôi ở lại báo 
cho các anh, các anh mau tới đi." Hồ Dương nói ngay: "Là thành viên trong đội tiên phong Lâm 
Húc Thanh. Mau lên, lão Tiêu, dẫn mấy người theo, nhớ cầm súng nữa. Trác Mộc Cường Ba, 


Trang 110/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn ngẩn ra đó làm gì nữa, cùng đi luôn, xem xem thế nào! " 


Trác Mộc Cường Ba vốn định gọi Trương Lập cùng đi, nhưng nhớ ra vết thương ở tay họ 
Trương vẫn chưa lành hẳn, chuyện này lại đang gấp, liền một mình leo lên xe của Hồ Dương. 
Trên xe, gã mới hỏi: "Sao bọn họ không cùng lên xe đuổi theo, để một người lại canh gác làm 
gì?” 


Hồ Dương nói: "Ngu thế. Vượt ra khỏi phạm vi tăng cường tín hiệu của xe phát tín hiệu thì 
không liên lạc bằng bộ đàm được nữa, còn bản thân phạm vi che phủ của tân số máy vô tuyến 
điện chỉ có năm trăm mét thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể tới hồ Âm Mã trước, rồi bảo Lâm Húc 
Thanh chỉ đường." Ba chiếc xe việt dã xuất phát từ đại bản doanh, nhanh chóng nhưng thận 
trọng nhằm hướng hồ Âm Mã phóng tới. 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ cảnh trí dọc đường lại đẹp đến thế, gã trông thấy cả một câu 
cầu băng khổng lỏ vất ngang qua không trung, giống như núi Vòi Voi ở Quế Lâm vậy, xe phóng 
qua bên dưới cầu băng, bên đường còn có vô số tảng đá chất đống thành một cái gò nhỏ, lão 
Tiêu nói, đó là gò Mã Ni 5, trên các phiến đá có khắc kinh văn của người Tạng, tảng đá ở dưới 
cùng có khi đã vài trăm năm lịch sử, kinh văn khắc trên đó đều mờ đi hết cả, điều này chứng tỏ 
rằng ở đâu từng có người Tạng qua lại. Mà rất có thể đây là đoạn đường những người Tạng ở xa 
tít tận cực Bắc Thanh Hải hay xa hơn nữa phải đi qua khi hành hương. Trác Mộc Cường Ba 
nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra những người hành hương mặc Kinh bào, đi một bước lại qu 
lạy một lần... 


Phía trước lại có một gò Mã Ni to hơn nữa, bên cạnh còn cắm một lá cờ, một cái đầu bò Tây 
Tạng đã bị phong hóa hoàn toàn được đặt ngay ngắn hướng về phía Đông Nam, đó chính là 
phương hướng của Bố Đạt La cung. Lại vòng qua một dốc núi nữa, hồ Âm Mã đã hiện ra trước 
mắt, nước hồ xanh lam, bờ hồ đóng băng, giữa hồ cũng có một lớp băng mỏng, nhưng vẫn phản 
chiếu sắc xanh của nền trời. Hồ Âm Mã hình dạng như cái đai, kéo dài mười mấy ki lô mét, xe 
của đội khảo sát đi dọc theo con đường ven hồ, triển núi bên bờ đối diện đều bị tuyết trắng che 
phủ, giữa hồ lại có vài chỗ núi nhô ra dạng bán đảo, nhìn xa xa như cảnh sắc vùng địa cực vậu. 
Xa hơn nữa là những đỉnh núi phủ tuyết, lão Tiêu chỉ vào mấy ngọn núi giới thiệu: "Phía Tây 
Nam là ngọn núi cao nhất Khả Khả Tây Lý, Cương Trát Nhật (KangzhagRi), nó phải cao tương 
đương với ngọn Bố Ca Đạt Bản 6, đều trên 6.800 mét cả. Đáng lẽ ra nhìn về phía Bắc là có thể 
thấy được núi Bố Ca Đạt Bản, nhưng bị sông băng Mã Lan che mất rồi, sông băng Mã Lan là 
sông băng lớn nhất ở Khả Khả Tây Lụ đấy." 


Hồ Dương không biết có phải tâm trạng không tết hay không, dọc đường không nói lấy câu 
nào. 


Đến nơi, mọi người xuống xe thì thấu Lâm Húc Thanh đang đứng bên bờ hồ, vẻ phẫn nộ hiện 
rõ trên gương mặt, không xa chỗ anh đứng, có ba mươi cái xác linh dương Tây Tạng xếp thẳng 
hàng, đã có năm con bị lột sạch da, lộ ra thân thể chỉ còn máu thịt bầy nhầu, đôi mắt trắng đen 
rõ ràng mở lớn lôi hẳn ra ngoài. Bàn tau Hồ Dương bóp chặt đến nỗi phát ra những tiếng "rắc 
rắc", Trác Mộc Cường Ba cũng phẫn nộ, ngay bên bờ hồ thiêng liêng thánh khiết như tiên nữ 
này, máu tanh bẩn thỉu lại ở gần bọn họ đến như vậu, đám người tham lam, đám người bán linh 
hồn cho đồng tiền đó, đúng là đã không còn nhân tính gì nữa rồi. 


Giờ Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra, Trương Lập cũng theo chiếc xe thứ ba đi ngay sau lưng 


Trang 111/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bọn họ, anh ta bước đến vỗ mạnh vào lưng gã: "Chuyện thế này mà lại không gọi tôi, anh... anh 
cũng quá..." Trác Mộc Cường Ba nói: "Vết thương của anh còn chưa khỏi, tôi làm sao... hừ, để 
lên xe rồi nói đi." 

Hồ Dương đứng buồn bã trầm mặc mấy phút trước thi thể lũ linh dương, rồi nói: "Để lại một xe 
và ba người xử lý đống xác này. Những người còn lại, theo tôi." 

Trên xe, một thành viên đội khảo sát tên Trần Kiệt giận dữ nói: "Cũng mayv là chúng ta đặt bản 
doanh ở bên hồ Khả Khả Tây Lý, bằng không, bằng không, bọn vô nhân tính không biết còn 
làm ra những chuyện gì nữa. ` 


Thấy Trác Mộc Cường Ba hơi ngạc nhiên, lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng gã, nói: "Hồ Khả Khả Tây Lý 
là một nơi dừng chân của linh dương Tây Tạng ởi tránh rét, đàn linh dương ở đó lớn hơn nhiều, 
chúng tôi đặt đại bản doanh một mặt để tiện cho công tác khảo sát các hồ xung quanh và núi Bố 
Ca Đạt Bản, hai là cũng có thể bảo vệ đàn linh dương Tây Tạng tránh rét. Bọn săn trộm thường 
xuất hiện trong hai khoảng thời gian, một là mùa đông, lúc lông linh dương Tây Tạng dày nhất, 
có thể lột toàn bộ làm áo khoác; hai là mùa xuân, đợi chúng nó mọc lông măng mới, có thể vừa 
lấy lông. Bọn người này thông thuộc tập tính của linh dương Tâu Tạng hơn chúng ta nữa, đàn 
linh dương này, xem ra năm nay mới tới đâu kiếm cỏ và nước uống, mùa hè hàng năm, bọn 
chúng đều tới hồ Trác Nãi sinh con đẻ cái, hầu như là linh dương Tây Tạng ở khắp nơi đều về 
tham gia đại hội này, đàn xa nhất có khi phải vượt đến cả hơn nghìn cây số, lúc ấy cũng là thời 
gian hoành hành của bọn săn trộm. Đám người ấu, căn bản chẳng bao giờ đoái hoài đến sự sinh 
sôi nảy nở của lũ linh dương cả.” 


Đi theo vệt bánh xe trên băng tiến về phía Bắc, lão Tiêu nói: "Bọn người này muốn chạy vào 
dãy Côn Luân chắc? " 


Hồ Dương gật gật đầu: "Ừm, e là thế đấy, dãu Côn Luân địa hình đan chéo phức tạp, cực nhiều 
khe rãnh, vào đấy rồi thì rất dễ thoát khỏi truy đuổi. Có điều cũng phải mất vài ngàu mới tới 
được, bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào đó ẩn nấp trước, rất có khả năng là trong lúc 
hoảng hốt không kịp lựa đường, đã lánh vào sông băng rồi. " 


"Mã Lan Sơn! " lão Tiêu thốt lên. Hồ Dương gật gật đầu, bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả 
nhiên đã tới sông băng Mã Lan Sơn. 


Hang Động núi băng 


Lão Tiêu từ nãy giờ vẫn luôn giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba: "Sông băng Mã Lan Sơn hình 
thành trên đỉnh bằng phẳng của núi cao, sông băng phủ lấp lên trên trông như cái mũ màu 
trắng, có thể gọi là mũ băng hay sông băng bình đỉnh cũng được, đặc điểm của nó là không có 
mặt ngoài gồ ghề, cũng không lộ ra các chóp nhọn hay dốc cao phía trên mặt băng. Phần trên 
sông băng là tuyết đọng, phần dưới là băng đá. Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên, sông 
băng ở trong thời kỳ tan chảy, bên trong hình thành nên rất nhiều kỳ quan hiếm thấy. " 


Hồ Dương quan sát vết xe dưới đường: "Xem ra bọn Kha Khắc đuổi rất rát, bọn săn trộm nàu 
bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Cẩn thận chút! Đừng để rơi xuống! " 


Đi trong khe núi gần một tiếng đồng hồ, máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu, Hồ Dương gọi 
ngay: "Kha Khắc, nghe thấy không? Kha Khắc! " 


Trang 112/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Một giọng đàn ông vang lên: "Cuối cùng các anh cũng đuổi kịp rồi, tôi ở phía Bắc, trông thấu xe 
các anh rồi. " 


Hồ Dương hỏi: "Bọn săn trộm đâu? " 


Kha Khắc đáp: "Bọn này không cần mạng nữa rồi, đã chui vào động băng, tôi đang canh bên 
ngoài đâu. ˆ 


Anh ta ngưng một chút rồi bổ sung thêm: "Bọn Trình Cừ đi kiểm tra xem có lối ra nào không 
rồi, trước mắt hình như vẫn chưa có phát hiện gì. " 


Hồ Dương nói: "Tình hình thế nào? " 


Kha Khác đáp: "Ba đến bốn người, có hai khẩu súng săn, một khẩu súng trường bán tự động đã 
cải tạo. Bọn chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi nữa, tôi cũng không khách khí, quét cho 
một băng đạn rồi." 


Chiếc xe hỏng của bọn săn trộm bị kẹt ở lưng chừng núi, nghe Kha Khắc báo cáo, trong xe 
trống không. Xe của anh ta ở trên bờ dốc mặt bên của sông băng, họ cần lái sang phải mới 
trông thấy tiêu kỳ bằng vải đỏ Kha Khắc làm. 


Nhìn thì có vẻ rất gần rồi, nhưng xe việt dã càng đi càng chậm, nhìn xe Kha Khắc ở ngay trước 
mặt nhưng đi mãi mà vẫn chưa tới được, bánh trước của chiếc xe thứ hai lại còn bị kẹt trong 
rãnh băng, rồ máy thế nào cũng cứ trơn tuồn tuột, không thể ra được. Hồ Dương tức giận cầm 
súng trường nhảy xuống, Trác Mộc Cường Ba theo anh ta, sau lưng gã là Lâm Húc Thanh, 
Trương Lập cũng theo xuống. 


Trác Mộc Cường Ba muốn nhanh nhanh nhìn thấy động băng mà bọn săn trộm trốn vào, liền 
rảo chân bước nhanh, chạy tới phía trước Hồ Dương, nhưng bị Hồ Dương kéo lại, quát cho một 
trận: "Anh không cần mạng hải! Đi đường không nhìn dưới đất là sao! " 


Trác Mộc Cường Ba ngần người: "Dưới đất! Dưới đất có quái gì đâu? " 


Hồ Dương cũng không nói năng gì, đột nhiên bước về phía Tây vài bước, cầm báng súng giã 
mạnh xuống một chỗ có vẻ tương đối bằng phẳng. Mặt đất chỗ ấy "rắc rắc" tụt xuống một mảng 
lớn, rồi nghe thấy tiếng đá lăn lông lốc vào trong hang động, hình như lăn mãi xuống bên dưới, 
cho tới khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Đây là..." 


Lão Tiêu ở phía sau bước tới: ” Ở đây đâu đâu cũng có những rãnh băng không nhìn thấy được, 
là chỗ yếu nhất của động băng, bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết hết, giẫm lên 
trên ấy thì oạch một cái trượt xuống bên dưới luôn, xong rồi anh đừng hòng mơ lên được trên 
này nữa. ` 


Trác Mộc Cường Ba giờ mới cẩn thận bước sau lưng Hồ Dương, đến chỗ cửa hang Kha Khắc 
đang gác, chiếc xe đầu tiên cũng đã tới nơi, hai chiếc xe việt dã xếp hàng ngang ngoài cửa hang 
động, chiếc thứ ba còn đang kéo chiếc thứ hai ở lưng chừng dốc núi. Trước mắt bọn họ tổng 
cộng có bảy người, hai khẩu súng trường, một khẩu súng săn hai nòng, cộng thêm khẩu tiểu liên 
giảm thanh 9 li của Kha Khắc nữa, tất cả là bốn khẩu súng, đều được chuẩn bị từ trước để đối 
phó với dã thú và bọn săn trộm. 


Trang 113/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hồ Dương cẩn thận đi tới cửa hang, xem xét xung quanh một lượt, rồi hét vào trong hang vài 
câu, Kha Khắc nói: "Vô dụng thôi, tôi hét mấy lần rồi, bọn chúng chẳng phản ứng gì cả." 


Hồ Dương nói: "Dựa vào đường ởi của chúng thì thấy bọn này rất thông thuộc địa hình khu vực 
quanh đâu. Nhất định là hồi xưa đã từng làm dân đãi vàng, muốn độc chiếm cả một mạch vàng 
nên mới đi sâu vào nóc sông băng không không người lui tới nàu. " 


Trác Mộc Cường Ba hỏi lão Tiêu: "Dân đãi vàng? ” 


Lão Tiêu liền giải thích: "Ứm, núi Mã Lan trải dài về phía Đông, cách đây mấy trăm câu số cơ, 
hồi trước ở đó phát hiện được mấy mạch vàng, những năm 1980 từng có rất nhiều dân đãi vàng 
tràn về đâu, tranh cướp nhau chết vô số người rồi. Có vài bọn liều mạng, thấy vàng là bất chấp 
tất cả, có lúc còn mang mạng ra cược đi mấy trăm cây số đường không dấu chân người, đến 
vùng đất phủ băng này xem có may mắn không. Có điều, theo kết quả trắc địa, bên dưới lớp 
băng này hình như không có khoáng vàng, về sau thì không có người nào tới nữa." 


Lão Tiêu quay đầu lại, hỏi: "Lão Hồ, sao rồi? Đây chắc là động băng tan chảy, bên trong không 
biết thế nào nữa, các khe nứt dưới lòng đất chằng chịt thông nhau, bọn chúng mà trốn được thì 
khó tìm lắm." 


Hồ Dương nói: "Không thể để chúng ung dung ngoài vòng pháp luật được, cho mấy người khỏe 
mạnh, theo tôi vào trong hang! " Anh ta quay người nhìn lại một lượt, lấy một khẩu súng trường 
nhét vào tau Trác Mộc Cường Ba, nói: "Anh là một.” 


Trác Mộc Cường Ba nhận lấy khẩu súng mà không biết phải dùng thế nào, lật đi lật lại mấy lần, 
vội vàng nói: "Tôi... tôi không biết dùng! ” gã đã từng tập xạ kích ở trường bắn, nhưng súng 
trường có rãnh kiểu nàu thì đâu mới là lần đầu tiên đụng tới. 


Hồ Dương sảng khoái nói: "Không biết dùng cũng không sao, tới lúc đó coi nó như cây gậy sắt 
là được rồi." 


Trương Lập đứng bên cạnh lên tiếng: "Tôi cũng đi, bọn săn trộm ấy có súng, tới lúc ấy tôi có thể 
giúp được. ` 


Hồ Dương nhìn bàn tay quấn đầy băng của Trương Lập: "Nhưng tay anh..." 
Trương Lập lắc đầu "Không sao cả, đã không còn vần đề gì nữa rồi." 


Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trương Lập, Hỏ Dương nghĩ ngợi giây lát rồi sắp xếp: "Lâm Húc 
Thanh, lấy dây an toàn ra đây, cửa hang là mặt băng dốc, trượt xuống là không lên được đâu. 
Kha Khắc, Trương Lập, hai người cảm hai khẩu súng, chúng ta tiến vào. Lão Tiêu, trên xe còn 
một khẩu tự động nữa, các anh trông chừng cửa hang, trước khi ra chúng tôi sẽ báo trước, còn 
không có thứ gì xông ra, cứ lia một loạt đạn đuổi vào! " 


Chỉ nghe lão Tiêu làu bàu: "Đồ đầu bò." 


Một đầu dâu an toàn buộc trên xe việt dã, Trương Lập đeo cuộn dây cứu sinh chuẩn bị sẵn, nhặt 
định sắt cho vào một cái bao, rồi đeo lên lưng. Hồ Dương lấy ra hai cái ba lô leo núi to tướng, 
cái cỡ lớn đưa cho Kha Khắc, cái cỡ đặc biệt lớn thì đưa cho Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc 
Cường Ba đeo lên lưng mà cũng cảm thấy rất nặng, lên hỏi: "Bên trong là cái gì thế? Sao nặng 


Trang 114/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


^ +1 
vậu. 


Hồ Dương trừng mắt lên nói: "Một chút sức lực cũng không có à! Anh là người to cao nhất trong 
mấy chúng ta rồi còn gì. Bên trong toàn là đồ cứu mạng đấy, đừng có mà làm mất." Anh ta đi 
phía trước, vừa được một bước, đã lại ngoảnh đầu về phía sau nhất mạnh: "Mạng anh có tiêu thì 
cũng không được làm mất cái túi đấy đâu đấy! " 


Lão Tiêu ở phía sau giữ Trác Mộc Cường Ba lại, nghiêm túc nói" "Theo sát lão Hồ, có thể thằng 
cha ấu muốn ởi xem `thứ đó'. Vào động băng thế này thì thật hơi mạo hiểm rồi, bên trong mỗi 
bước đều là hiểm nguy, vào thì dễ, muốn lên thì càng khó thêm khó, các anh chưa có kinh 
nghiệm, nhất định phải nghe theo lão Hồ chỉ huy, nếu không tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguụ 
hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng nữa. " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết rồi." 


Lúc nàu Hồ Dương đã đeo xong đai an toàn, cẩn thận tiến vào động băng. Chỉ thấy anh ta một 
tay kéo dâu thừng, một tau giữ thăng bằng, soạt một cái đã trượt từ cửa hang xuống bên trong. 


Trác Mộc Cường Ba đi sau cũng định học theo Hồ Dương, nhưng lưng gã lại đeo một cái ba lô 
to tường, trong tay còn cầm ngược khẩu súng trường, vừa trượt vào bàn tay giữ dâu an toàn đã 
lơi ra, cả người ngã thụp xuống, lao thẳng vào bên trong. 


Cũng may Trác Mộc Cường Ba hình thể cao lớn, ngồi trượt trên băng được, lại có cả Hồ Dương 
vươn tay chụp lấu áo, giữ gã lại. Từ trong hang nhìn ra ngoài, lối ra của hang động là một dốc 
băng dài chừng mười mét, độ dốc khoảng từ năm tới mười độ, nếu không có sợi dây an toàn 
này, muốn leo lên quả thực là cũng hơi có chút khó khăn. Chỗ Trác Mộc Cường Ba đang đứng 
là một mặt băng tương đối bằng phẳng, có hai lối một dẫn sang bên trái, một đi về bên phải, 
nhìn vào bên trong thì tối om như mực, không thấy gì hết, nếu vừa rồi không có Hồ Dương giữ 
gã lại thì giờ cũng khó nói gã đã trượt tới đâu rồi. 


Kha Khắc, Trương Lập cũng chảm chậm trượt xuống, Trương Lập hỏi: "Đi đường nào đây? " 


Hồ Dương nói: "Đèn pin." Trương Lập liền phân phát cho mỗi người một chiếc đèn pin ánh 
sáng mạnh, loại có cán cầm cực dài, có thể nạp điện, ở đuôi còn có thể phóng ra dòng điện 
mười vạn vôn, pin rất khỏe, ánh sáng tụ lại phát ra còn hơi chói mắt nữa. 


Hồ Dương cẩn thận quan sát dưới đất, rồi nói: "Bọn chúng hoảng hốt chạy vào trong, không thể 
dừng lại trên chỗ phẳng này được, nhất định là đã trượt vào bên trong rồi, chúng đi đường 
thẳng." 


Trong bốn người vào hang, Trác Mộc Cường Ba hiển nhiên là người cao lớn nhất, kế đến là Kha 
Khắc, cao khoảng một mét tám, mặt đỏ phản quang như bôi sáp, đội một cái mũ nỉ bịt kín tai, 
trông giống hệt dân du mục Mông Cổ vào mùa đông: còn đội trưởng Hồ Dương, chiều cao còn 
thấp hơn Trương Lập một hai xăng ti mét, nhưng nét mặt hung hăng, toàn thân tỏa ra sát khí 
ngùn ngụt dọa nạt người ta, lúc anh ta nổi cơn mắng chửi, đến Trác Mộc Cường Ba cũng không 
dám trả miếng. 


Cả con đường băng dài khoảng năm mươi mét, vừa hay đúng khoảng cách căng hết cỡ của dây 
an toàn, bên dưới là lớp đá đóng băng, ít nhất cũng có thể đặt chân lên mà không bị trượt ngã. 
Trương Lập cảm đèn pin chiếu xung quanh, tất cả vách đá trong hang đều bị một lớp băng dàu 


Trang 115/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bao phủ, đèn pin chiếu vào, dung nham bên trong băng liền trở nên rực rỡ lạ lùng, trông giống 
như vô số con quái thú nhìn xuyên qua tầng băng xét nét bọn họ, giờ thì đỉnh vòm hang cách 
mặt đất khoảng năm mươi mét, còn không biết tầng băng này dày bao nhiêu nữa, cảm giác cứ 
như bốn người bọn họ đang ở trong một hành lang được đúc hoàn toàn từ băng đá vậy. 


Từ lúc vào động băng, mặt đất bên dưới cứ dốc nghiêng xuống, càng vào sâu bên trong, càng 
thấy lạnh giá, vậu mà trong lòng Trác Mộc Cường Ba còn thấy lạnh lẽo hơn gấp bội. Đám săn 
trộm đã dùng máu tanh làm ô uế mỹ cảnh bên hồ nước thiêng liêng một cách trắng trợn, cũng 
giống như bốn bức vách băng xung quanh đang dồn ép những luồng khí lạnh vào thân thể gã 
vậu. 


Hồ Dương tháo găng ra, lấu ngón tay sờ thử mặt đất đoạn nói: "Dưới đất rất khô ráo, dựa vào độ 
dàu của phần băng bị tan chày, có thể thấy động băng đã bắt đầu tan từ bảy tám năm trước, 
hang động này dốc xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu nữa đây." 


Kha Khắc tìm được một mảnh vải rách ra từ quần áo, nói: "Bọn chúng trượt tới tận chỗ này, giờ 
không biết là trốn vào xó xỉnh nào rồi nữa." 


Hồ Dương nói: "Đi. Nhưng phải cẩn thận chút, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người không 
quá một tầm tay, nếu gặp phải vết nứt hay sụt hố thì người bên cạnh cũng giúp được một ta." 


Đi chưa được hai bước, Trác Mộc Cường Ba đã lên tiếng hỏi: "Sao lại là đèn pin? Không phải là 
nên dùng đuốc hay gì đấu để thử xem có đủ không khí hay không à? " 


"Ha ha." Hồ Dương cười nói: "Vừa nghe là biết anh là người ngoài ngành chẳng có kinh nghiệm 
thám hiểm gì hết. Anh không cảm giác được gì à? " 


"Cái gì? " Trác Mộc Cường Ba vẫn không hiểu. 


"Gió." Kha Khác giải thích, "Đây là động băng, không phải hang động dưới đất hay động đá vôi, 
những hang động kiểu ấu thường bị bịt kín, càng đi xuống dưới thì càng dễ gặp tình trạng thiếu 
dưỡng khí, còn động băng thì giống như cái tổ ong vậy, khắp nơi chỗ nào cũng có các lỗ thông 
với bên ngoài, gió từ bốn phương tám hướng tung hoành ngang dọc, mang theo đủ dưỡng khí 
vào các nơi trong hang động, vì vậu chúng ta không cần dùng lửa thăm dò hàm lượng dưỡng khí 
làm gì. Vả lại..." Kha Khắc cười cười nói tiếp, "dùng đuốc dưỡng khí, đó là phương pháp của 
nông dân từ xa xưa hoặc của những người lữ hành hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy là 
đơn giản, nhưng hiệu quả không hề cao, nếu gặp phải hang động nào có bãi lầu bên trong, hàm 
lượng không khí có nhiều chất khí có thể cháy như clo, ammoniac, oxide carbon thì đuốc vẫn 
cháu bình thường, nhưng đối với cơ thể người đó lại là khí độc dẫn đến tử vong. Trên người mỗi 
chúng ta đều có trang bị máy thăm dò không khí rất hiện đại, dù mỗi mét khối không gian chỉ 
có một mi li mét khối dưỡng khí cũng dò ra được, khi môi trường không khí không thích hợp với 
sự sinh tồn của con người, chúng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo." Anh ta vỗ vỗ vào thắt lưng, Trác 
Mộc Cường Ba liền trông thấy một thứ trông giống máy bộ đàm nhấp nháy ánh đèn màu xanh. 


Trác Mộc Cường Ba theo sát sau lưng Hồ Dương, một tay chống vào tường băng, một tay nắm 
chặt sơi dâu đeo ba lô leo núi, cần thận lần từng bước một. Được một lúc, gã lại lên tiếng hỏi: 
"Nếu như chỗ nào cũng có lối thông ra ngoài, vậu bọn săn trộm kia chẳng phải rất dễ dàng tấu 
thoát rồi hay sao? ” 


Trang 116/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hồ Dương lắc đầu: "Nói thế không sai, trong hang động băng có thể nói là giống như cái tổ ong 
vậu, trăm lỗ nghìn lỗ, nhưng cửa hang lớn như chỗ chúng ta chui vào thì ít lắm, hầu hết đều chỉ 
to bằng nắm tay thôi. Hơn nữa, anh phải biết nguồn gốc của những động băng này mới hiểu 
được, để tôi nghĩ xem nào. Nói cho anh dễ hình dung, những động băng này là do tác động qua 
lại giữa băng và nước, trải qua nghìn vạn năm mới từ từ hình thành được. Đặc tính của nước thì 
anh cũng biết rồi đấu nước chảy về chỗ trũng, vì thế, các hang động ở đây có một đặc điểm 
chung, đó là toàn bộ đều dốc vào trong, hướng vào lòng núi, giống như cửa hang mà chúng ta 
vào lúc nãy đấy, gần lối ra là một đường hầm dốc bằng băng, nếu bọn săn trộm kia mà không có 
các công cụ như cái đục băng dùng để leo núi thì căn bản không thể lên nổi. Mà dựa theo lộ 
tuyến đào tấu của chúng, nhiều phần là do bị đuổi quá gấp, xe bị kẹt trong rãnh băng, nhất thời 
hoảng loạn mới bỏ xe mà chạy vào hang động này. Có lẽ bọn chúng định ở trong hang cầm cự 
kéo dài với mấy người bọn Kha Khắc, không ngờ chúng ta lại càng lúc càng đông, nghe thấy 
tiếng xe chúng mới chạy sâu nữa vào trong động.” 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người kinh ngạc, gã không ngờ anh chàng đội trưởng tính nóng như 
lửa này lại có tư duy rành mạch và logic tinh tế như vậy. Hồ Dương cười "khì khì", như tự giễu 
cợt chính mình: "Sao hả? Không ngờ kẻ thô lễ như tôi cũng nói ra được cả tràng lưu loát thế hả? 
Anh chàng cao to ơi, khảo sát khoa học không đơn giản như các anh xem trên tivi đâu, lái xe lái 
xe, đo gió đo máy, thăm dò nước, giống như đi du lịch thôi mà, thực ra những kè làm khảo sát 
khoa học chúng tôi cần phải có tri thức rất sâu để làm vốn lận lưng mà sống sót đấu." 


Trương Lập ởi sau cùng lên tiếng: "A, thế thì cũng giống khảo cổ nhỉ. Tôi nhớ có một nhà khảo 
cổ đã nói, trước khi mở một ngôi mộ cổ ra, phải nghĩ xem trong đó có thể có thứ gì thì mới tìm 
thấy được những thứ ấy, bằng không sẽ coi chúng như bùn đất mà vứt đi hết." 


Hồ Dương bất mãn nói: "Còn khó hơn khảo cổ nhiều, trong giới khảo cổ, anh không nghĩ ra 
bên trong có cái gì, cùng lắm là không có được thứ ấy thôi; còn trong hoàn cảnh như chúng ta 
đâu, nếu anh không đoán được chuyên gì có thể sắp xảy ra, vậy thì kết cục chỉ có một mà thôi, 
chính là anh phải trả giá bằng sinh mạng mình đấy. " 


Đèn chiếu vào một bên mặt Hồ Dương, cái bóng đầy râu hắt lên bức tường băng, được tầng 
băng phản xạ chiết xạ, cái đầu của Hồ Dương trông giống như của một mãnh thú đáng sợ từ 
thuở hồng hoang, làm Trương Lập không khỏi thầm kinh hãi. Lại đi tới ngã ba nữa, Hồ Dương 
cần thận quan sát một lượt, rồi lập tức phán đoán: "Đi bên trái." 


Trác Mộc Cường Ba thấy Kha Khắc ở phía sau lấy ra thứ gì đó trong bao làm kú hiệu trên vách 
băng, liền hỏi: "Anh làm gì vậy? " 


Kha Khắc đáp: "Đánh dấu đường, bằng không ở trong hang băng chỗ nào cũng có lối rẽ thế 
này, anh làm sao mà ra được. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng tôi có thấy gì đâu? " 


Kha Khắc mỉm cười giải thích: "Là bút huỳnh quang, phải dung kính tử ngoại đặc biệt mới nhìn 
thấy được, nếu không chẳng phải cũng làm dấu cho bọn săn trộm kia luôn sao? Vậy bọn chúng 
có thể lợi dụng ký hiệu này để tấu thoát, hoặc nấp ở đâu đấy gần ký hiệu chờ phục kích chúng 
ta, đâu cũng là do chúng tôi trải qua nhiều năm..." 


Hồ Dương ở phía trước nói: "Đi nhanh lên, giờ không phải là lúc giải thích về mấy thứ thiết bị đó 


Trang 117⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đâu. Tôi nghĩ chắc về sau họ cũng không cần dùng tới những thứ này làm gì." 


Bốn người đi rất chậm, Hồ Dương vẫn không ngừng dùng máy bộ đàm vô tuyến trao đổi tin tức 
với lão Tiêu bên ngoài, còn tín hiệu vô tuyến thì theo bước chân họ càng vào sâu trong hang 
động càng mỗi lúc một yếu. Động băng rẽ ra vố số nhánh, lớp tường băng bao phủ trên cách 
hang lúc dày lúc mỏng, bọn họ như những con kiến đi trong mê cung. Hỏ Dương cẩn thận tìm 
kiếm từng dấu vết của bọn săn trộm, dẫn cả nhóm tới phía trước một khe nứt. Tường băng hai 
bên hang động đột nhiên dày hẳn lên, giống như một tảng băng khổng lồ bị câu búa lớn chẻ làm 
đôi, tạo thành một khe hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. 


Khe băng phía trước hẹp hẳn lại, cả bốn đều phải nghiêng người mới chui lọt. Trên đỉnh lửng lơ 
treo ngược các cột băng nhọn, vách đá lớm chởm, Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô không qua 
được, đành phải hai tay giơ ba lô cao quá đầu, vô số băng nhọn bị ba lô cọ đứt, mặt băng thỉnh 
thoảng lại rơi vào cổ áo Trác Mộc Cường Ba, cả Kha Khắc cũng bị liên lụu, không ngừng nhắc 
nhở: "Cẩn thận chút, cần thận chút nào, thứ này rơi vào trong người còn khó chịu hơn là bị té 
vào trong hầm băng đấy." 


Hồ Dương cười cười bảo: "Cẩn thận đấu, nhiệt độ của băng ở đây thấu hơn băng bình thường rất 
nhiều, rơi vào trong quần áo thì đau như kim chích, không cần thận còn có thể khiến anh cảm 
lạnh đó. 


Đường phía trước lại càng hẹp hơn, Hồ Dương không thể không thóp bụng lại, tự nhiên lại 
ngoác miệng chửi cho bọn săn trộm kia một trận. 


Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới di chuyển được, nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ: 
"Hang động này rốt cuộc bao lớn vậy? ” 


Hồ Dương thở hổn hển đáp: "Không... không nói chắc được. Có khi toàn bộ lòng sông băng Mã 
Lan Sơn đều nối liền với nhau cũng không chừng. Mã Lan Sơn là mạch phía Nam của dãy Côn 
Luân, hệ địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ mà biến chất tạo thành, sông 
băng tan chảy có thể tạo ra các địa mạo như sông chảy trên mặt băng, rừng băng và núi băng. 
Thượng du sông băng là địa mạo xâm thực, hạ du sông băng là địa mạo trầm tích, giờ chúng ta 
đang ở giữa vùng thượng du của sông băng, nếu dùng thuật ngữ của chúng tôi thì có thể nói 
hình thái nơi này, đại khái có sông đao, ruộng băng, đấu băng, máng băng đục rỗng, các trầm 
tích vật kia là đổi vụn băng, đồi hình rắn, thêm băng nước và cánh băng nước. Hừ, cuối cùng 
cũng chưi ra được rồi.Nào, đưa ba lô đây, tôi kéo anh một cái, cần thận đấy, dưới đất hình như 
đóng băng rồi, trơn lắm." 


Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng chui được ra khỏi khe hẹp ấy, mượn ánh sáng đèn pin cầm 
tay dõi mắt nhìn ra xa, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "AI " hang động mênh mông vang lên 


TW t † _ T† 1. 


từng đợt tiếng vọng hồi âm "a", "a", "a”... 
Kò quan băng 


Chui ra khỏi kẽ băng, hang động bỗng nhiên mở rộng ra, vô số cột sáng xuyên qua đỉnh vòm 
chiếu xuống, khiến mọi người không cần dùng tới ánh sáng đèn pin cũng có thể nhìn rõ bên 
trong. Đỉnh vòm như cái nồi úp, chỗ cao nhất cách nơi Trác Mộc Cường Ba đang đứng chừng 
gần trăm mét, vỏ băng dàu một đến hai mét bọc lấu vách đá, ngay lớp nham thạch cũng có vô 
số lỗ thũng, núi sâu trống rỗng. Bên trong cái nắp bằng băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất 


Trang 118/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên cao vút, cũng có không ít trụ băng treo ngược trên đỉnh xuống, trông như mũi kiếm từ trời 
chọc xuống vậu. Nói đây là trụ băng thì bảo chúng là khoáng vật kết tinh có khi còn giống hơn, 
các trụ này có nhiều hình dạng, như hình tứ giác, ngũ giác, lục lăng, cao thì như cây thương 
chọc thẳng lên trời cao, thấp thì giống búp măng mới chọc đất trồi lên, hau nụ hoa mới nhú, còn 
có rất nhiều trụ băng hình kim tự tháp chĩa đầu nhọn vào nhau, một trên một dưới, được ánh 
mặt trời chiếu qua, lại càng biến hóa ra vô số màu sắc rực rỡ. 


Phía trên mặt đất lạnh cứng phủ một lớp băng dày, bên dưới chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba đang 
đứng giống như bị tiên nhân dùng roi da quất cho một trận rồi vậu, vốn là một mặt phẳng trơn 
nhẫn, nhưng lại bị vô số rãnh sâu và vết nứt cắt be bét loạn xị. Cảnh tượng đó khiến Trác Mộc 
Cường Ba liên tưởng tới đường băng sân bay sau cơn địa chấn. 


Lúc này, bọn gã đang đứng trên một bình đài bằng băng chìa ra, hình dáng bình đài nàu trông 
rất giống một con chim ưng dang cánh đuôi đâm sâu vào cách đá dựng đứng, còn chỗ bọn Trác 
Mộc Cường Ba thì chính là mỏ ưng. Chỉ bước lên trước độ hai ba bước là tới vách băng đứt gãy, 
chỗ đó khe nhỏ thì rộng hai ba mét, khe lớn thì tới mười mấy mét, bên dưới sâu không thấy đáu, 
từng dòng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, chỉ có thể nghe thấy được những âm thanh giống như 
tiếng dã thú gào rú. Còn giữa các bình đài với nhau, cũng không phải không có đường, vô số cầu 
băng, xà băng nối liền chúng với nhau, nhưng nhìn xuống dưới lại như chẳng có gì hết. Băng ở 
đây, trong suốt như pha lê, tỉnh khiết đến độ không có một chút tạp chất, có vài trụ băng đường 
kính còn lên tới mấy mét, nhưng đứng bên này lại có thể nhìn xuyên qua, thấu rõ cảnh tượng 
phía sau trụ băng ấy, như chỉ cách một lớp giấu bóng kính vậy. 


Ánh mặt trời trong hang động rực rỡ biến ảo, rường băng, trụ băng, câu băng chằng chịt như tơ 
nhện giăng khắp nơi, bên dưới các khe hổ khí lạnh trắng như tuyết cuồn cuộn bốc lên hai bên 
cầu băng như song cồn, lại bị ánh mặt trời chiếu vào, tạo ra vô số cầu vồng vắt ngang. Cảnh sắc 
ấu, Trác Mộc Cường Ba có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng ra nổi, đâm ra kinh ngạc đến 
ngây ngắn, đúng là kỳ tích của tự nhiên vĩ đại, con người làm sao mà mô phỏng cho được. Trác 
Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Giá mà Mẫn Mẫn ở đây..." 


Đội trưởng Hồ Dương lẩm bẩm một mình: "Rất đẹp, phải không? "\ 
Trác Mộc Cường Ba đáp: "Ờ, đẹp quá, kỳ tích của tự nhiên." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Anh biết không, lòng các sông băng trong Đại Tuyết Sơn ở Tây 
Tạng còn nhiều kỳ quan hơn nữa, chúng tôi gọi những hang động trong sông băng ấy là thủy 
tỉnh cung, một vẻ đẹp độc đáo khác của tự nhiên, chỉ là có rất nhiều người Tạng, sống ở Tâu 
Tạng cả đời cũng không thấy kỳ quan như vậy. Tất cả đều là độc nhất vô nhị, không gì so sánh 
được, không thể thay thế được." 


Đột nhiên, có người ở sau lưng đẩy nhẹ vào Trác Mộc Cường Ba, thì ra là Kha Khắc đang chui 
ra khỏi khe nứt, anh ta bị Trác Mộc Cường Ba chặn lại không chen ra được, liền thấp giọng nói: 
"Cường Ba, đừng chặn đường." 


Trác Mộc Cường Ba dịch người sang bên trái, Kha Khắc đeo ba lô thò đầu ra ngoài, cặp mắt lập 
tức giống bị phù phép định thân, cả chớp mắt cũng không chớp nổi, anh nín thở cả phút mới 
thở hắt ra một hơi, lắm bẩm nói: "Tuyệt tác của trời, đúng là không thể tưởng tượng. Chỗ này, 
quá là..." 


Trang 119/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kha Khắc còn chưa cảm thán hết lời, Trương Lập phía sau đã bị kẹt đến thở không ra hơi, vỗ 
mạnh vào lưng anh ta nói: "Sao rồi? Phía trước hết đường rồi à? Sao người nào người nấy cứng 
đờ ra thết " 


Khi Trương Lập chui ra được khỏi khe băng, anh cũng trợn tròn mắt há hốc miệng lên như ba 
người còn lại, một lúc lâu sau mới nói được: "Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ! " 


"Không phải nằm mol " Trong hang động rực rỡ muôn màu này, ánh mắt sắc bén như diều hâu 
chim ó của Hồ Dương cũng bớt đi vài phần nhuệ khí, anh ta bình tĩnh nói: "Đây chính là kỳ quan 
trong băng, các anh có biết hang động silicat không? Chính là loại hang động ngầm có thạch 
nhũ ấy, do nước nặng chứa canxi không ngừng trầm tích, nhỏ giọt, trải qua mấy vạn năm mới 
hình thành được thạch nhũ. Nếu như nước nặng đó đổi thành nước tinh khiết, còn khí hậu cũng 
cố định ở khoảng xấp xỉ 0 độ, nước luôn ở trong trạng thái nửa đông kết nửa lưu động, sẽ dẫn 
dân tụ lại, một khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, sẽ hình thành băng tinh, mùa hạ sang năm, nhiệt 
độ lại trở về xấp xỉ 0 độ, lớp băng bên ngoài lại tan chảy vào bên trong, sau mấy vạn năm như 
thế mới tạo nên được thế giới toàn là trụ băng kỳ diệu này. Kết cấu của băng vốn là tinh thể tứ 
diện, nhưng phân tử nước ở nhiệt độ thấp đã xảy ra sự kết hợp và dãn nở bất thường, cộng với 
hiệu ứng vận động của phân tử nước đông lại rồi lại tan chảy, không ngờ có thể tạo ra tinh thể 
kết cấu đa diện, chỉ riêng điểm này, e rằng cũng đã làm rất nhiều nhà nghiên cứu tốn công giải 
thích rồi." Hồ Dương lại thấp giọng nói tiếp, "tôi luôn luôn hụ vọng trong cuộc đời mình còn có 
thể nhìn thấy chúng một lần nữa, chỉ cần một lần, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên." Anh 
ta lấu ra một máy quay video kỹ thuật số, tham lam quay lại từng góc mình có thể nhìn thấy 
được. 


Bốn người đều thở rất nhẹ, kiệt tác của tự nhiên vĩ đại nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấu 
thế giới này thật kỳ diệu, bản thân mình lại quá bé nhỏ, kỳ cảnh trong động băng cũng như núi 
tuyết trắng tinh khiết, khiến người ta bất giác thấy tâm linh mình như được rửa sạch, ai nấy đều 
sẵn sàng cúi thấp mái đầu cao quú, trong lòng thành khẩn sám hối và cầu nguyện. Trác Mộc 
Cường Ba tưởng tượng, nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấu cảnh tượng này, vậy thì 
cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa; Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân: 
"Không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy", anh cảm thấy câu thơ này là thích hợp 
nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này; Kha Khắc và Hồ Dương cũng chìm đắm trong tình 
cảm lẫn lộn giữa tự ti và chấn động." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn sương trắng bốc mù mịt bên dưới khe sâu, tiếng gầm gừ ấy vẫn liên 
miên bất tuyệt bên tai, gã cần thận hơn nữa, ngữ khí còn có vẻ cung kính hỏi: "Bên dưới là gì 
thế? " 


Hồ Dương giải thích: "Là dòng chảy ngầm, nói trắng ra là nước ngầm. Sông băng tan chảy 
thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước trên cao 
nguyên, cũng có khá nhiều dòng sông hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu 
không phải chuyện chúng ta có thể thăm dò ra được, nhưng tôi biết, một khi anh rơi xuống 
những con sông ấy, chỉ cần ba phút sau là có thể vĩnh viễn bị đóng thành băng rồi." 


Hồ Dương quay đầu lại, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào mặt Trác Mộc Cường Ba: "Nước 
sông băng bên dưới có nhiệt độ thấp hơn O độ C nhưng không đóng băng, đây cũng là một hiện 
tượng tự nhiên mà vật lý truyền thống không có cách nào giải thích được. Chỉ cần ba phút, nó 
có thể thấm ướt toàn bộ đồ đạc quần áo của anh, lỗ chân lông và mạch máu chỗ da tiếp xúc với 


Trang 120/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước băng lập tức co lại, tất cả tĩnh mạch lớp ngoài đều bị đóng băng, da mất sức sống, kế đó là 
hệ thần kinh bị tê liệt, tế bào cơ bên dưới mất khả năng tự điều khiển, anh muốn cử động một 
đầu ngón tay cũng không được, anh chỉ có thể nhìn cơ thể mình từ từ cứng đờ lại, đông cứng, 
rồi chết với ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng mà thôi." 

Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt Trương Lập đơ ra vẻ không tự 
nhiên lắm, hỏi với giọng cổ quái: "Đội, đội trưởng Hồ làm sao... làm sao lại rõ thế? Các anh, các 
anh hồi trước..." 


"Ừm, " Hồ Dương trầm mặc đáp, "chúng tôi nhìn thấy kỳ quan như vậu một lần rồi, cái giá phải 
trả là ba mạng người. Cái đẹp, xưa nay đều luôn đi liền với tử thần..." Anh nhớ đến những đồng 
đội bị trượt chân rơi xuống dòng chảy ngầm thuở trước, ánh mắt bất lực của người đứng trong 
dòng nước, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể ra khỏi dòng sông băng ấu, nhưng người cứ 
cứng đờ ra đó, không còn thấy bất cứ động tác nào nữa, thứ duy nhất có thê động đậy, chính là 
đôi mắt tràn trê khát vọng cầu sinh kia. Thế nhưng, anh ta vẫn mong mỏi được nhìn thấy cảnh 
đẹp này một lần nữa, số lần chúng xuất hiện trong những giấc mơ của anh thậm chí còn nhiều 
hơn cả gương mặt quen thuộc của đồng đội, vẻ đẹp ấy, dùng bút và tranh vẽ thật không sao tả 
xiết được. 


Bốn người đều im lặng, cơ hồ như đang mặc niệm cho những người đi tiên phong đã hiến thân 
vì khoa học, Kha Khắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng, bèn đùa đùa nói: "Cung điện 
băng này bị băng tinh phân cách ra, ngược lại cũng hơi giông giống tổ ong, chỉ là đừng có cái tổ 
ong vò vẽ nào to thế này là được rồi. Hà hà, nếu đúng là tổ ong, vậu thì con ong chẳng phải to 
bằng con voi rồi hay sao.Ha ha." 


Hồ Dương dường như chợt nghĩ ra gì đó, ngược lại còn càng thấy bất an hơn, anh ta nhắc nhở: 
"Không có ong vò vẽ như vậu, nhưng chúng ta phải cần thận, bên trong có thể có một loại động 
vật nhỏ lông xù. Bọn chúng còn đáng sợ hơn lũ ong vò vẽ to bằng con voi đấy." Ba người nghe 
anh ta nói vậy lại được một phen giật mình thon thót, không biết tay đội trưởng họ Hồ này rốt 
cuộc nói thật hau đang giỡn chơi, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ta, lại hình như không 
giống đang nói đùa cho lắm. 


Không biết bao lâu sau, Hồ Dương mới như hạ một quyết tâm cực lớn, nói: "Đừng quên mục 
đích của chúng ta, bắt đầu làm việc thôi." 

Kha Khắc "ừm" một tiếng, hạ ba lô hành trang sau lưng Trác Mộc Cường Ba xuống, lấy ra các 
công cụ bên trong, một số dâu dài to bản một đầu buộc vòng sắt, vòng sắt số "8" to nhỏ, nom 
giống đôi giàu thủng đáy, dưới nữa toàn là vuốt sắt, dụng cụ khoan nhọn có tay rung, thứ nào 
cần đều có hết. Trác Mộc Cường Ba nhìn đủ các loại công cụ mà gã không gọi được tên, không 
nói được xem dùng làm gì kia, thật chỉ muốn tường tận hỏi kỹ từng thứ một, nhưng gã biết thời 
gian và địa điểm đều không thích hợp, đành phải đứng nhìn Hồ Dương và Kha Khắc cần thận 
thao tác. Trước tiên bọn họ dùng các dùi nhọn đục lỗ trên băng, sau đó đóng cây đỉnh bên trên 
có lễ vào trong, dùng móc câu móc vào đống dây to bản kia, sau đó quấn quanh người như mặc 
quần áo vậy, rồi mới dùng dây thừng nối thân thể và đinh sắt đóng trên băng lại với nhau. Trác 
Mộc Cường Ba và Trương Lập còn chưa hiểu chuyện gì, Kha Khắc đã phát cho mỗi người một 
cái đai lớn, đồng thời giúp họ thắt cho chặt, lại đưa cho mỗi người một đôi vuốt sắt và giàu đế 
sắt. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Hồ Dương nói: "Đi sát nhau theo thứ tự, tôi đi qua cầu băng 
trước, các anh lần lượt từng người qua một, chúng ta ra bình đài băng ở giữa trước. Đặc biệt hai 


Trang 121/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người mới các anh, tôi không thể không nhắc nhở, trước đó tôi không hề dự kiến rằng chúng ta 
sẽ gặp phải địa hình này, đối với những người chưa có kinh nghiệm như các anh, cần phải cực 
kù cẩn thận, lúc đi qua cầu băng, cố giữ cho hai mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ dùng khóe 
mắt liếc mặt cầu, phải nắm chặt cái máu nâng trong tay các anh, nếu thân thể bị trượt trên 
băng, thì cứ nắm chặt lấu thứ ở trong tay là được. Hiểu chưa? Tôi qua đâu." 


Trác Mộc Cường Ba thấy Hồ Dương cầm một thứ giống như cái gậy buộc dây thừng, hình như 
không tốn chút sức lực gì đã qua được bên kia, gã là người thứ hai, y theo cách Hồ Dương đã 
chỉ, gắng sức nhìn về phía trước, tay bám vào thứ buộc dây thừng kia, rồi cũng an toàn đi qua 
được cầu băng, Hồ Dương tán thưởng: "Làm tốt lắm." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Dễ ợt mà. Bọn săn trộm kia không cần dây an toàn cũng qua 
được còn gì." 


Sắc mặt Hồ Dương trầm xuống, nghiêm giọng nói: "Đừng coi đây là trò chơi, bước qua cầu băng 
không khác gì đi lướt qua mặt thần chết đâu. Cầu băng nhìn trông có vẻ vừa rộng vừa thẳng, 
dường như rất kiên cố, nhưng anh phải biết rằng nếu độ nghiêng của mặt băng mà lớn hơn một 
độ, còn anh lại không có vuốt sắt đâm xuyên qua nó được, thì mặt băng gần như trơn phẳng 
tuyệt đối đó sẽ khiến anh tức khắc trượt đi. Vả lại nơi càng lạnh thì băng lại càng giòn, cầu băng 
phải chịu áp lực vô cùng lớn, chỉ cần trên bề mặt hình thành vệt rạn nhỏ bằng sợi tóc, cũng đủ 
để nó sụp xuống bất cứ lúc nào rồi, bọn săn trộm không cần mạng sống, chúng ta không phải 
liều chết theo chúng làm quái gì." 


Trương Lập là người thứ ba qua cầu, anh ta thấy Hồ Dương và Trác Mộc Cường Ba đi đều có vẻ 
hết sức ung dung, trong lòng lấy làm tò mò, không hiểu tại sao đội trưởng Hồ Dương lại không 
cho nhìn qua mặt cầu? Vốn muốn nhìn rõ cái cầu băng này đã không dễ rồi, giờ chỉ dùng khóe 
mắt liếc nhìn, vậy chẳng phải là càng dễ đi sai hay sao? Đi qua được một nửa, anh ta liền không 
nén nổi tò mò mà liếc xuống dưới một cái. Trương Lập nhìn thấu, trên mặt băng sáng như 
gương bên dưới lập tức xuất hiện một gương mặt đang hiếu kỳ ngó quanh, anh biết, đấy chính là 
gương mặt mình, nhưng phần bên thì không nhìn thấy gì cả, còn trụ băng, cây băng trên đỉnh 
đầu cũng soi hình ngược vào mặt cầu, nhìn qua cầu băng, bên dưới là vách sâu nghìn thước, phía 
dưới măng đá, băng tinh cũng hiện lên mồn một, nhìn xuống dưới nữa, là sương mù nghỉ ngút, 
vấn vít quấn quanh vách đá, tựa như con rồng trắng đang lộn mình giữa trời đất mênh mông. 
Trong một thoáng ấy, Trương Lập đột nhiên không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang 
đứng trên mặt băng có thực, hay là trôi nổi bổng bềnh giữa không trung, đồng thời trong không 
trung này, cũng có một gương mặt giống hệt như mình, hoảng loạn, thất thần, kinh ngạc, chỉ có 
một gương mặt trôi nổi giữa không trung! 


Trương Lập đột nhiên mất cảm giác phương hướng, chỉ thấu thân thể mình đang không ngừng 
rơi xuống dưới, đỉnh vòm bên trên và mặt đất dưới chân đều không ngừng xoay chuyển. Anh 
dường như nghe thấy xa xa có tiếng ai đó gọi mình, lại dường như không nghe thấy gì hết, sức 
lực toàn thân cơ hồ có kẻ cắm ống hút vào người rút kiệt, tay chân đều không nghe lệnh, bản 
thân anh ta đã hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát. 


Trác Mộc Cường Ba thấy Trương Lập đột nhiên ngần ra giữa cầu băng mà không di động tiếp, 
hai mắt thất thần, liên lắm bẩm hỏi: "Trương Lập sao vậy? " 


Hồ Dương đang chỉnh lại dây an toàn, nghe tiếng liền ngước lên, kinh hãi thốt: "Không xongl 


Trang 122/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Anh ấy sắp rơi xuống rồi! " 


"Gì hả! " Trác Mộc Cường Ba nhìn lại, thấy Trương Lập đã mêm nhũn người ngã xuống, đổ gục 
trên mặt cầu băng, cũng may trên người có dâu an toàn nên chưa trượt đi. Hồ Dương lớn tiếng 
gọi: "Kha Khắc, đi giúp anh ta một tay. Trương Lập! Trương Lập! Anh tỉnh lại cho tôi, Trương 
Lập! Anh nghe thấy tôi không? Trương Lập! " 


Có dây an toàn, Kha Khắc cuối cùng cũng đưa được Trương Lập qua cầu, Hồ Dương nắm một ít 
vụn băng, xoa lên đỉnh đầu Trương Lập cho tỉnh lại. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Sao lại như vậy? 


Hj 


Hồ Dương nói: "Đây gọi là hôn mê lơ lửng. Con người là một loại động vật hết sức kỳ quái, đại 
não luôn tiếp nhận thông tin cơ thể đứng trên một bể mặt thì mới phát ra được thông tin để giữ 
thăng bằng, bỗng đột nhiên, nó phát hiện ra cơ thể đang ở giữa không trung, đại não sẽ phát ra 
những tín hiệu sai lầm, tức là đã lơ lửng trên không vậy thì nhất định sẽ rơi xuống, nhưng thực tế 
thì thân thể không hề rơi xuống, tuy thế đại não đã phát ra tín hiệu, tim đập, máu lưu thông 
trong huyết quản đều thay đổi nhịp và tốc độ để thích ứng với hoàn cảnh bị rơi xuống, đại não bị 
thiếu máu cấp tính sẽ gây ra hôn mê, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Đây chính là lý do khiến 
tôi không cho các anh nhìn xuống bên dưới, cũng là lý do tại sao chúng ta phải thắt chặt dây an 
toàn, vết xe đồ rành rành phía trước đấy thôi. Được rồi, anh ta tỉnh táo lại rồi đâu. " 


Kha Khắc nhìn quang cảnh nói: "Nhìn từ góc này, nơi đâu còn đẹp hơn nữa. Kỳ tích, đây đúng là 
kỳ tích.” 


Hồ Dương lại nói: "Không hay, tình hình rất không hay, nhìn từ chỗ này, mắt thường cũng thấy 
được phải có đến bảy tám cái cửa hang lớn, chúng ta rất khó tìm được đường tấu thoát của bọn 
săn trộm rồi." 

Kha Khắc quan sát một lúc, đoạn nói: "Bọn săn trộm đang hoảng loạn, nhất định là sẽ chọn 


chiếc cầu băng vừa lớn vừa thẳng, đường này chắc không sai đâu." 


Hỏ Dương gật đầu: "Tôi đồng ý quan điểm này, nhưng xem kỹ đi, ở chỗ đó, nếu cứ đi thẳng 
tiếp, tôi lo hai người họ không ổi nổi." 


Kha Khắc đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Hồ Dương, quả nhiên, nếu đi theo hướng chỉ của 
anh ta, qua mấy cây cầu băng nữa, có một cây bị gãy ngang, ở giữa có một khoảng trống tầm 
một mét, phải nhày qua. Nếu như trên đất bằng, khoảng cách một mét ấy ai cũng nhảy qua 
được, nhưng bên dưới cầu băng là vực sâu vạn trượng, vừa rồi Trương Lập đứng trên mặt băng 
chỉ nhìn xuống một cái mà đã mất cả ú thức, bọn họ làm sao có thể nhảy qua ranh giới một mét 
kia cơ chứ. 


Lúc này, Trương Lập đã dân tỉnh lại, nhìn nét mặt cương nghị của Trác Mộc Cường Ba, mơ hồ 
hỏi: “Tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Anh không nghe lời đội trưởng Hồ, vừa rồi mới bị nhất xỉu xong." 


Hồ Dương lấy tau vẽ một vòng, nói: "Đường này không vấn đề gì đâu, chúng ta cứ đi như vậy là 
được.” 


Bọn họ cẩn thận đi đường vòng, Hồ Dương đi phía trước không ngừng ghim đinh sắt xuống đất, 


Trang 123/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


buộc chắc dây an toàn, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Kha Khắc đều cẩn thận đi phía sau. 
Để bảo vệ Trương Lập, ba người phải cùng lúc tiến bước, Hồ Dương đã cảnh báo, ba người phải 
đồng loạt nhắc chân, nhịp chân thống nhất, chỉ cần bất cứ người nào để xảy ra sai sót, rất có 
thể cả ba sẽ cùng rơi xuống khỏi cầu băng, còn dây an toàn thì có thể không chịu được trọng 
lượng quá nặng mà giật tung cả định sắt ra, kết quả cuối cùng chính là cả bốn đều toi đời. Trác 
Mộc Cường Ba đi đầu trong ba người, tình thế lúc này khiến gã nhận ra thế nào gọi là buộc châu 
chấu vào sợi dâu. 


Mỗi một bước đều phải hết sức cần thận, cả mắt cũng không dám tùy tiện nhìn quanh quất, thời 
gian khoảng hút hết ba điếu thuốc trôi qua, bốn người coi như đã sang được đầu bên kia hang 
động này, lối vào là một cửa hang hình tròn to tướng. Hồ Dương cởi khóa an toàn, há miệng 
thở hổn hển, đối với anh, mang đồ theo không phải là gánh nặng, mà gánh nặng đến từ nội 
tâm. Trác Mộc Cường Ba đặt chân lên nền đất đá mấy phút mới quay đầu lại nhìn, chỉ đi có một 
quãng ngắn ngủi chưa đến một trăm mét, mà gã cảm thấy như vừa đi bộ vòng quanh thế giới. 
Lúc nhìn lại kỳ quan băng kia, gã vẫn thấy nó quyến rũ vô hạn, nhưng ban nãy khi ở giữa đó, 
không ngờ lại chẳng hề cảm thấy đẹp chút nào, Hồ Dương nói không sai, bên cạnh cái đẹp làm 
người ta rung động trái tim kia, khắp nơi đều là cạm bẫy tử vong. 


Sắc mặt Trương sớm đã không còn chút máu, vừa rồi vẫn còn không ngừng tán thưởng bàn tay 
tuyệt vời của tạo hóa, lúc này lại chỉ muốn mau mau kết thúc chuyến đi cho xong, rồi trở về vào 
một bệnh viện lớn kiểm tra tâm lú, xem coi mình có bị sợ độ cao hay không. 


Kha Khác thu đồ đạc của mình lại, rồi giúp Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập tháo bỏ trang bị 
qua cầu băng, thúc giục: "Đi thôi, chúng ta lại vào hang động nữa rồi." Anh ta không muốn 
ngoảnh đầu, sợ rằng mình không thể chống lại nổi sức quyến rũ của vẻ đẹp nơi đâu, rồi rơi vào 
cảnh muôn đời muôn kiếp không quay trở ra được. 


Lần này lớp băng trong hang tương đối mỏng, khá nhiều chỗ còn hoàn toàn không có, để lộ ra 
vách đá rắn, đường trong hang so với lúc bọn họ đi vào đã rộng hơn khá nhiều, bốn người còn 
có thể xếp hàng ngang mà đi. Vách đá bị băng ăn mòn, để lại đủ hình đủ dạng, trông như 
những con thú hung tợn đang nhe nanh múa vuốt chào đón đám khách lạ không mời. 


Hồ Dương nhìn hang động họ vừa đi qua, nghi hoặc nói: "Hình như không có dấu vết của bọn 
săn trộm, chẳng biết đường này đúng hau không nữa. " 


Lời anh vừa dứt, ở sâu trong hang đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết, lần đầu tiên 
Trác Mộc Cường Ba mới biết một nam trung mạnh mẽ lại có thể phát ra thứ tiếng bi thảm đến 
thế, khiến gã không khỏi liên tưởng đến tiếng kêu của lũ lợn trong lò mổ trước khi tắt hơi. Trong 
tiếng thét đó còn pha tạp một âm thanh khác nhưng không phân biệt rõ được, hình như là tiếng 
của một người nữa, đã có vẻ uể oải yếu ớt lắm rồi. 


Kha Khắc kêu lên: "Đúng đây rồi, mau, đuổi theo chúng! " Anh ta xông lên phía trước. Hồ 
Dương bỗng vươn tay kéo lại, không giữ được Kha Khắc, anh ta liền quặt ngược tay giữ Trác 
Mộc Cường Ba đang chuẩn bị lên, hạ giọng nói: "Không...cần thận! " 


Dưới ánh đèn pin, sắc mặt của Hồ Dương tái đi, Trác Mộc Cường Ba không thể ngò khuôn mặt 
đầu râu ria của anh ta lại có thể tái nhợt đến như vậu. 


Di tích bị đóng băng 


Trang 124/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hồ Dương rảo bước nhanh, sau khi đi qua mấy chỗ rẽ cuối cùng cũng bắt kịp được Kha Khác. 
Kha Khắc chỉ tay vào sâu trong hang động tối om om, nói: "Không còn âm thanh gì nữa, tiếng 
thét vừa rồi nhất định là phát ra từ đây, chắc chắn là thế. " 


Hồ Dương đưa tay chặn: "Đừng, đừng nôn nóng quá, trước tiên hãy vặn nhỏ đèn pin xuống rồi 
tính sau." 


Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng đã chạy tới nơi, nghe vậy liền tò mò hỏi: "Tại sao? ” 


Hồ Dương chỉ tau vào vách: "Các anh phát hiện vách tường chỗ nàu có điểm gì khác với chỗ 
khác không? " 


Kha Khắc đưa tay sờ thử, ngạc nhiên thốt lên: "Không có băng, hang động này hình như ấm 
hơn lúc nãu một chút." 


Hồ Dương thấp giọng nói: "Không chỉ là không có băng, cả bốn bên đều rất khô ráo, đến một 
chút hơi nước cũng không có. Bọn săn trộm kia nhất định cũng vì cảm thấy ở đâu ấm áp mới 
chọn hang động này để chạy vào, đường này chắc là thông đến mặt chắn gió phía Nam của núi 
Mã Lan.” 


Trương Lập nói: "Nhưng, vậy thì liên quan gì đến đèn pin chứ hả? " 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên giật mình, hỏi: “Động vật nhỏ? Loài động vật nhỏ lông xù mà 
anh nhắc lúc nãy? " 


Hồ Dương gật đầu: "Không sai, hang động kiểu này, vừa chắn gió lại có ánh sáng, thích hợp cho 
chúng trú đông. " 


Kha Khắc nói: "Là cái gì vậy? " 


Hồ Dương đáp: "Chuột đồng, là chuột đồng cao nguyên. Hơn vạn con chuột đồng cao nguyên 
tụ tập trong cùng một hang động tránh đông, hậu quả của hành động quấy nhiễu bọn chúng rất 
đáng sợ. Bọn quái vật nhỏ ấy ngủ dậy sẽ tương đối đói khát, giống như châu chấu ở Đông Nam 
Á, kiến quân đội ở sa mạc vậy, tham lam vô cùng, ăn sạch tất cả mọi vật chất hữu cơ chúng 
chạm phải trên đường đi." 


Trác Mộc Cường Ba kinh dị thốt: "Mấy vạn con chuột ở cùng một chỗ hải " 


Hồ Dương nói: "Không sai, anh đừng có quên, ở đây là Khả Khả Tây Lý, qua mùa đông trên 
cánh đồng băng không hề dễ như anh tưởng tượng đâu, để sống sót qua mùa đông, rất nhiều 
động vật đã dùng hết mọi phương cách, có nơi thậm chí còn thấu cả cảnh chim với chuột ở cùng 
một chỗ nữa, tất cả đều để an toàn sống qua mùa đông giá lạnh." 


Kha Khắc le lưỡi nói: "Ứm, chuột với chim ở chung một chỗ, vậu thì nhất định sẽ sinh được dơi 
rồi." 


Sác mặt Hồ Dương đanh lại, giọng uụ hiếp: "Bị chúng đuổi kịp thì thực sự là cả khúc xương cũng 
chẳng còn đâu." Anh ta trầm giọng xuống, "Không phải tôi cố ú hù họa các anh, thực ra tôi cũng 
không định nói sự thật đáng sợ đó ra làm gì, nhưng mà môi trường hang động này quả thực quá 
thích hợp để bọn chúng ngủ đông, tôi không thể không nhắc nhở các anh được" 


Trang 125/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kha Khác băn khoăn: "Chúng ta không đen đủi đến thế đấy chứ đội trưởng? " 


Hồ Dương gẳn giọng nói: "Chẳng lẽ anh không nghe ra sự tuyệt vọng trong tiếng thét kinh 
khủng kia hay sao? Thứ gì có thể khiến một người phát ra âm thanh tuyệt vọng như vậu được 
chứ? Tôi làm khảo sát khoa học bao nhiêu năm nay, từng tận mắt chứng kiến các thành viên bị 
dã thú hung dữ cắn chết, cũng từng thấy họ trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, hay bị đá 
lớn đè nát lồng ngực, bị cành cây đâm xuyên qua nội tạng, sống không được mà chết cũng 
không xong, nhưng bọn họ chỉ phát ra những tiếng kêu thê thảm mà thôi. Chỉ có bọn quái nàu 
mới khiến người ta phát ra được tiếng kêu tuyệt vọng như thế, đó là âm thanh khi người ta bị 
nuốt mất linh hồn mới phát ra nổi, anh có hiểu hay không hải " 


Kha Khắc nói: "Nhưng vạn nhất không phải thì sao? Nói thế nào thì nói, dù sao cũng là hai 
mạng người. ` 


Hồ Dương liếc nhìn đường hần tối om om, nói: "Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị đầu đủ rồi 
mới vào được. " 


Anh ta lấy trong ba lô trên lưng Trác Mộc Cường Ba ra hai bình to như bình chữa cháy, đeo trên 
lưng, tau cảm thứ gì đó giống như ống phuc, giậm chân nói: "Hụ vọng cái này có thể đối phó 
được bọn chúng, đi thôi, đèn pin vặn xuống mức thấp nhất cho tôi." 


Kha Khắc vẫn làu bàu: "Không đáng... " 


Bọn họ ởi qua đường hầm, Hồ Dương dừng lại trước một chỗ dốc. Phía trước không còn đường 
đi nữa. 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, cũng lập tức dừng chân lại, thì thảm hỏi: "Phát hiện ra bọn 
chúng rồi hả? " 


Hồ Dương cũng hạ giọng: "Vẫn chưa, các anh tập trung đèn pin lại đâu, để tôi coi rõ bức tường 
phía trước xem sao, bên trên hình như có thứ gì đó.” 


Bốn cột ánh sáng chiếu lên tường, Trác Mộc Cường Ba và Hồ Dương đều ngắng đầu lên. Bọn 
họ trông thấy, trên bức tường đối diện rành rành là dấu tích nền văn minh nhân loại, những hình 
vẽ màu đen, chứng tỏ tổ tiên của chủng tộc nào đó đã từng sinh tổn trên vùng băng nguyên 
hoang vu nàu. 


Các nét phác màu đen vẽ những hình người trông như que diêm, hoặc nắm tay nhau nhảy múa, 
hoặc đang cầu khấn thần linh; có cả hình vẽ nam nữ giao hoan biểu thị sự sùng bái phồn thực, 
cũng có cảnh giết trâu giết dê tế lễ quủ thần, tuy đường nét đơn giản nhưng rõ rệt đặc trưng, 
khiến người ta thoáng hiểu nga. 


Kha Khắc đứng chen ở phía sau, ánh đèn pin hắt sang bên trái khiến anh lập tức thấy hứng thú 
với một bức tranh vẽ cảnh săn bắn. Một đám người que diêm hoặc ném đá, hoặc dùng dây mây, 
đang tấn công một con vật khổng lồ, con vật kia toàn thân đầy lông rậm rạp, lại có một đôi răng 
dài nhọn hoắt, còn có không ít người que diêm đã bò lên được trên lưng con quái ấy, dùng 
những thứ nhọn đâm, dùng đá lớn đập, hình ảnh ấy hệt như một đàn kiến đang cắn xé một con 
dế, quả thật vẽ rất giống. Kha Khắc kinh ngạc thốt lên: "Con này... hình như là voi thì phải? " 


"Voi? Khả Kha Tây Lý từng có voi à? " Trương Lập cảm thấy không thể nào tin nổi. 


Trang 126/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Không phài... không phải voi, các anh nhìn mà xem, nếu theo tử lệ của nó với người que diêm, 
hình thể của nó còn to hơn cả voi châu Phi đến mấy lần ấu chứ, hơn nữa mình nó toàn lông dài, 
còn cả đôi ngà cong dài hơn gấp đôi ngà voi bình thường nữa, không lầm đâu, vẽ thật là giống 
quá. Tác giả của những bức tranh trên vách hang này đúng là thiên tài, tuy cũng khó tin thật, 
nhưng không thể phủ nhận đã ghi chép lại tất cả một cách chân thực." Hồ Dương kích động đến 
nỗi giọng nói cũng hơi run run. 


"Là gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


"Đúng như anh thấy đấu, đó là một con... ma mút! " Hồ Dương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt 
rạng ngời kích động, lướt qua từng người mộ, "Động vật tiền sử được cho là đã tuyệt chủng từ vài 
vạn năm về trước! ” 


"Ma mút sống ở vùng đất băng giá trên Bắc Băng Dương vài vạn năm trước. Ở các nơi như 
Siberia, Canada đều phát hiện có hóa thạch của ma mút. Ở khu vực Đông Bắc nước ta cũng có, 
nhưng bích họa như vậy xuất hiện ở Khả Khả Tây Lụ thì mới là lần đâu tiên, chứng tỏ rằng ở nơi 
nàu chẳng những có người cư trú, hơn nữa còn từng có thời kỳ văn minh nhân loại phát triển 
phồôn thịnh, đây gần như là phát hiện lớn nhất của lần khảo sát khoa học này rồi. Nó chẳng 
những đã bổ sung cho phần thiếu sót về thời kỳ đỏ đá nhỏ ở ngã ba Khả Khả Tây Lý trong lịch 
sử người Khương, hơn nữa còn đấy văn minh nhân loại cổ về phía Tây gần một nghìn cây số." 
Hồ Dương nhất thời hưng phấn thao thao bất tuyệt. Lúc này anh ta muốn nhất là nói chuyện với 
lão Tiêu, chỉ tiếc là cự lụ quá xa, bộ đàm vô tuyến có điều chỉnh thế nào cũng không có tín hiệu. 


Kha Khắc phân tích khách quan: "Nhưng mà, là người nào đã từng sống ở đây, và để lại di tích 
tiền sử như thế này nhỉ? " 


Hồ Dương suy tư: "Điều này thì khó nói lắm, lúc đó công cụ bị hạn chế, người cổ đại không thể 
vẽ ra cụ thể đặc điểm trang phục của họ hoặc căn bản là chưa phát triển đến trình độ có phục 
sức, có điều từ đặc điểm phân bố địa vực, rất có khả năng là người Khương cổ, hoặc giả là tổ 
tiên người Qua Cơ trong truyền thuyết phương Bắc để lại. Nào, các anh chiếu cho tôi, tôi chụp 
ảnh lại cái nào.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ánh sáng không tốt lắm, có thể vặn cho ánh sáng lớn lên không? " 
Hồ Dương không phản đối, anh ta tập trung hết tinh thần vào việc chuẩn bị chụp ảnh rồi. 


Ba Người điều chỉnh ánh sang lớn lên một chút, lần này, Trương Lập phát hiện ra sàn hang 
động hình như có điều gì là lạ, anh ta lắm bẩm nói: "Các anh xem, mặt đất hình như đang rung 
động, " nói đoạn, đèn pin trong tay bất giác dịch chuyển xuống dưới. Trác Mộc Cường Ba và 
Kha Khắc giờ mới chú ý, nền hang đá tối om quả nhiên giống như một con sâu khổng lô, đang 
chuuển động qua lại. 


Hồ Dương giật bắn mình, kinh hoảng buông chiếc máy quay trong tau xuống, rồi quát gắt lên: 
"Đừng chiếu xuống, " đoạn hất chiếc đèn pin của Trương Lập lên trên, chỉ tiếc là đã chậm mất 
một bước, đèn pin của Trác Mộc Cường Ba và Kha Khác lần lượt chiếu xuống mặt đất, bọn họ 
liền nhìn thấy một cảnh khiến cả mấy người dựng ngược hết cả tóc gáy lên. Vô số chuột đồng 
lông đen chen chúc nhộn nhạo, trùng trùng điệp điệp chất chồng lên nhau, tựa như trên mặt đất 
bày ra một tấm thảm len đen tuyển, chạy qua chạy lại hoảng hốt, làm cả mặt đất rung rung 
chuyển động. Giữa đàn chuột ấy, đã có hai đống chuột hình người chất lên cao, chỉ sợ đó chính 


Trang 127/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là hai tên săn trộm gặp nạn kia rồi. 


Vô số con mắt nhỏ như hạt đậu vàng lấp lánh chiếu ra nhưng tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, chỉ 
một chum sang đèn pin lướt qua, đàn chuột đồng liền như bùng nổ, đám lông xù nho nhỏ ấu 
liền lao về phía bốn người như điên cuống. Phía trước bọn chúng có dốc cao, nhưng cũng hoàn 
toàn không thể ngăn cản bước tiến của chúng, lũ chuột phía trước không sao trèo lên được, thân 
thể của bọn chúng liền thành đá lót đường, chẳng mấy chốc bị bọn phía sau tràn lên phủ lấp, 
hết đợt nàu đến đợt khác trào dâng lên, chẳng mấy chốc đã tới sát dưới chân bọn Hồ Dương 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều cầm 
đèn pin đứng ngẩn ra đó không biết phải làm gì. Lần này, cả Trác Mộc Cường Ba cũng phải run 
rấu, gã kinh ngạc phát hiện khi lũ chuột đồng chuyển động, hai đống chuột hình người kia liền 
lộ rõ hình dáng bên trong. Hai bộ xương còn dính thịt, khiến bọn săn trộm nom hệt như những 
con linh dương Tây Tạng bị bọn chúng lột da vậy, máu thịt vương vãi còn sót lại dính vào từng 
khúc xương trắng, răng hàm nghiến chặt, xương tay xương chân giờ biến dạng vẫn còn đang 
vung lên trong những động tác sinh lý hoàn toàn vô nghĩa. Càng đáng sợ hơn nữa là, đến cả 
xương đỉnh đầu cũng bị cắn mất một nửa, não tương bị hút sạch sẽ, vài con chuột đồng thập thò 
nơi hai hốc mắt. Cánh tau cầm đèn pin của Trác Mộc Cường Ba không khỏi run lên, hai chân 
như mọc rễ xuống đất, gã không cử động nổi, tình hình Kha Khắc và Trương Lập ở phía sau 
còn tệ hơn gấp bội. 


"Lũ súc sinh đáng chết! Đến đây! Đến đây đi! Hồ Dương gầm gừ đứng dậy, ống phun trong tay 
anh ta bắt đầu phun lửa, lưỡi lửa liếm tới đâu lũ chuột liền bị thiêu cháu kêu "chí chí” tới đó, xăng 
trong bình lập tức biến cả hang động thành một biển lửa, dưới ánh lửa bập bùng, tất cả lại càng 
trở nên kinh dị đáng sợ. Lũ chuột đồng vẫn không hề có ý rút lui, đám đồng loại bị thiêu cháu 
thui kia ngược lại còn khiến bọn chúng càng điên loạn hơn, vô số con đang bốc cháy phừng 
phừng vẫn lao vun vút về phía bọn Hồ Dương, Hồ Dương vừa lùi lại, vừa hét lớn: "Chạy maul 
Các anh còn định ngần ra đấy làm quái gì nữa! Không cần mạng nữa hải " 


Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình, cuối cùng cũng tỉnh lại, gã là người đầu tiên xoay người bỏ 
chạy, đồng thời cũng kéo Trương Lập và Kha Khắc một cái, run giọng thốt: "Chạy... chạy maul 
" Gã vốn đứng đầu tiên, lúc nàu ngược lại trở thành người chạy cuối cùng. 


Trác Mộc Cường Ba chạy thục mạng, bất kể phương hướng thế nào cũng không dám dừng chân 
không dám ngoảnh đầu, chỗ nào có đường là chạy vào chỗ đó. Lũ chuột đồng kia chạy trong 
hang động còn nhanh hơn cả người, tiếng "chí chí” phảng phất như lúc nào cũng vang lên ngaụ 
bên tai. Không biết chạu được bao lâu, hình như không nghe thấy tiếng chuột kêu nữa, gã mới 
dám quay đầu lại nhìn thử một cái. Tình hình thật vô cùng tệ hại, Trác Mộc Cường Ba nhận ra 
phía sau chỉ có một mình Trương Lập hấp ta hấp tấp chạy ra, Trương Lập vừa mới di chuyển, 
chỗ chân vừa nhấc lên ấy lập tức bị chuột đồng chiếm mất, Trương Lập vừa tiến được một bước, 
cả nền nham thạch màu xám phía sau đã lập tức bị màu đen che phủ. Trác Mộc Cường Ba 
không nói nổi tiếng nào, chỉ đành quay đầu chạy tiếp, trong lòng gã cuống quứt tự nhủ: "Đội 
trưởng Hồ Dương đâu? Kha Khắc đâu? Bọn họ ở đâu rồi? " Gã không dám tưởng tượng rốt cuộc 
đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều quá bất ngờ, quá đột nhiên. 


Chiếc đèn pin đã rơi mất trên đường, Trác Mộc Cường Ba không dám cúi xuống nhặt, đành 
phải cắm đầu nhằm hướng có gió có ánh sáng mà chạy trong hang động tối om. Ba lô sau lưng 
gã đã bị rách quai, gã liền dứt khoát vứt bỏ luôn, Hồ Dương nói đại loại "Dù anh chết mất tiêu 


Trang 128/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì cũng không thể làm mất ba lô này", mấy lời quái quỷ ấy thì để nó đi gặp quở cho rồi! Điều 
duy nhất làm gã cảm thấy an ủi là: từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của 
Trương Lập, chỉ có tiếng quần áo rách toạc và đá vụn bị giẫm lên, , chứng tỏ Trương Lập vẫn 
đang liều mạng chạy trối chết ở ngay phía sau lưng gã. 


Ánh sáng! Khi Trác Mộc Cường Ba hân hoan xông ra khỏi cửa hang, gã chợt nhận ra mình đã 
chạy trở lại động băng khổng lồ kia, những trụ băng tung hoành ngang dọc, cầu băng chằng chịt 
nối liền nhau, được ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo nên một cảnh tượng huy hoàng tráng lệ. 
Ngay sau đó Trương Lập cũng xông ra theo sau, không còn thời gian nghỉ ngợi, Trương Lập căn 
bản không kịp nhìn kỹ, chỉ đành quyết liều một phen, gắng hết sức giữ thăng bằng bước lên cầu 
băng. Trên cầu băng căn bản không thể đi nhanh được, đi hai bước là trượt một bước, mà sau 
khi nghe Hỏ Dương giải thích, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, hễ bị rơi xuống dưới thì không thể 
có hụ vọng sống mà trở lên nữa. May mắn một điều là, trên câu cầu băng trơn tuồn tuột nàu, 
bọn chuột cũng không thể chạy quá nhanh được, nhưng bị chúng theo sát kìn kịt từng bước như 
thế, chỉ nhìn không thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run rồi, con chuột đồng gần nhất 
chỉ cách gót chân Trương Lập chưa đầy một gang ta. 


Trác Mộc Cường Ba rảo chân bước nhanh hai bước, kế đó hai chân không cử động, thân hình 
không tự chủ được trượt đi khoảng một mét, cũng may là gã dừng lại được trên một bình đài 
băng khá lớn, Trương Lập cần thận bước theo sau, lần này lên cầu băng anh ta hoàn toàn không 
có cảm giác sợ hãi, bởi vì phía sau đang có thứ khiến anh ta sợ hơn gấp bội đuổi sát sàn sạt. Có 
mấy con chuột đồng đi đầu đã nhanh chân nhảy tót lên bình đài, Trác Mộc Cường Ba nhanh tau 
nhanh mắt, vung chân quét bay bọn chúng xuống dưới, nhưng một lũ đông hơn còn đang chằm 
chằm nhìn bọn gã mà từ từ tiến tới, xem ra đã sắp bao vây cả bình đài này lại rồi. 


Trác Mộc Cường Ba không kịp nghĩ ngợi, vừa mới đứng vững trên bình đài, liền ngay lập tức 
chạy lên một cây cầu băng khác. Bọn chuột kia cơ hồ cũng đã thích ứng với việc đi trên cầu 
băng, tốc độ tăng lên rõ rệt, Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập bất đắc dĩ cũng phải mạo hiểm 
tăng tốc, tuy bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trượt chân rơi xuống dòng sông ngầm lạnh giá bên 
dưới, nhưng bị chết cóng trong sông ngầm cũng còn hơn là chết trong miệng lũ quái vật nhỏ ăn 
thịt người ta không nhả xương nà. 


Đi được một nửa, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện, cầu băng này chính là cây bị gãy, ở giữa 
có một khoảng trống chừng một mét, trước không đường đi, sau có lũ chuột đồng đuổi gắt, Trác 
Mộc Cường Ba không suy nghĩ gì, nhấc chân nhảy qua đoạn gãy một mét kia, cho tới khi hạ 
chân xuống mặt băng bên phía bên kia, gã mới nhận ra hai chân mình đã run lầu bẩy, bắp đùi 
như bị rút mất gân, không ngừng co co giật giật. Trác Mộc Cường Ba hiểu tạm thời đã được an 
toàn, bèn quay đầu lại, chỉ thấy Trương Lập đang đứng ở mép cầu gấy, trong mặt lộ vẻ tuyệt 
vọng, lúc thì nhìn vực sâu không đáy bên dưới, lúc lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, còn bọn chuột 
kia thì đã càng lúc càng tiến sát sau lưng anh tal 


Trong hang lại có thêm chuột đồng trào ra, ào ào như suối nước phun, cả nửa dải băng dường 
như đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc, chỗ nào bị bọn chúng tràn qua, cả ánh dương 
cũng bị che lấp mù mịt. Một nữa cảnh đẹp mê người này giờ đã biến thành địa ngục, chỉ có lũ 
quái vật tham lam lộ ra ánh mắt tàn ác và hàm răng trắng nhởn. 


Trương Lập không dám quay đầu, trong bụng biết rõ nguụ hiểm đang mỗi lúc một gần kẻ, 
nhưng ngảy qua ở chỗ cao thế này, tâm lý anh cũng phải chịu một áp lực cực hạn. Trác Mộc 


Trang 129/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba có thể trông rõ ràng đã có vài con chuột đồng cắn vào gót chân Trương Lập, thậm 
chí có con đã trèo lên lưng anh ta, đằng sau còn vô số con ùn ùn xông tới, nhưng Trương Lập 
vẫn đứng bên mép vết gãy do dự chần chừ mãi, không dám nhún chân ngảy qua. 


Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Bọn chúng sắp cắn chết anh rồi, nhảy qua đây đi! Không do dự 
được đâu! Nhảy đi! Nhảy! " Cùng lúc với tiếng "nhảy" cuối cùng của Trác Mộc Cường Ba, một 
con chuột đồng đã chui vào cổ áo anh, Trương Lập đành nhắm tịt mắt, hét lớn một tiếng rồi 
nhảy vọt qua, Trác Mộc Cường Ba liền vung tay giữ anh ta lại cho khỏi trượt. Trương Lập ôm rịt 
lấy Trác Mộc Cường Ba, hai mắt vẫn nhắm chặt, chỉ cật lực hét lớn: "AI..... ` 


Trác Mộc Cường Ba giật mấy con chuột đồng bám trên người Trương Lập ném đi, rồi cũng thở 
hồng hộc như anh ta: "Được rồi, được rồi, không sao nữa, không sao nữa đâu. Bọn chúng không 
qua được đâu, bọn chúng không qua được đâu, được rồi, không sao nữa, không sao nữa... " 


Bọn chuột phía trước nhận ra đã hết đường, muốn dừng lại, nhưng lũ phía sau, lại chen lên, liền 
đấu dồn hết cả bọn phía trước xuống dưới, vô số chuột đồng bị rơi xuống vực sâu, cái bóng 
khổng lỏ do từng cục bong xù xì đen kịt ấu tạo thành đã trở thành cơn ác mộng không thể nào 
xua đi được với bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng này. Đồng thời vô số chuột đồng còn 
chuyển sang những cây cầu băng khác đi đường vòng chạy tới chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba và 
Trương Lập, bọn chúng đã ngửi thấy mùi thịt sống, nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong 
người, đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên 
cuồng của chúng. 


Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra điểm này, gã đỡ Trương Lập lên, khó khăn di chuyển đôi 
chân đã mềm nhũn, gắng hết sức giữ bình tĩnh nói: "Nào, chúng ta còn phải đi nữa, qua hai cầu 
băng nữa là có thể bình an sang bờ đối diện rồi, lúc ấu có thể theo đường cũ trở ra, tới cửa hang 
thì không còn sợ gì nữa, bọn chúng không đuổi được nữa đâu. Anh, còn đi được không đấy? " 


Trương Lập căng gương mặt tái nhợt ra, gật gật đều như gà mổ thóc, khóe miệng mấp máy một 
hồi lâu, mới nói ra được một chữ: "Đi." 


Hai người không phải không còn sức, nhưng lại phải dựa vào nhau mới nhúc nhích được, cơ đùi 
non của họ đều vì dung lực quá độ trong lúc căng thẳng mà co giật liên hồi, lúc nàu mềm nhũn 
cả ra, đi trên cầu băng mà cảm giác như không vững cước. Khi chỉ còn lại một câu cầu băng cuối 
cùng nữa, Trác Mộc Cường Ba cổ vũ: "Cho dù phải bò lết, chúng ta cũng phải bò qua cây cầu 
này, đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh rồi đấy." 


Hai người khích lệ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, nhưng tình huống tệ nhất vẫn xuất hiện. Lúc đi 
qua giữa cầu băng, thân thể Trương Lập đột nhiên đổ nghiêng sang bên trái, khiến Trác Mộc 
Cường Ba cũng nghiêng theo sang phía đó, Trác Mộc Cường Ba cả kinh, vội vàng ngửa người 
về phía sau, không ngờ cánh tay hai người đặt lên vai nhau bỗng dưng bị tuột, thân thể Trương 
Lập đã văng ra, căn bản không thể dựa vào sức mình để trụ vững trên cầu băng, Trác Mộc 
Cường Ba vội vươn tay ra quơ lấu... 


Chú Thích 


Trang 130/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1. Vận động viên chạy vượt rào cùa của đội tuuển điển kinh Trung Quốc, vô địch Olympic và Thế giới. 


2. Nền văn hóa hình thành trong thời kỳ đồ đá mới ở miền Bắc Trung Quốc, cách ngày nau khoảng 5.000-6.000 
năm, thời gian kéo dài khoảng 2.000 năm, phát hiện lần đầu tiên vào năm 1935 tại Hồng Sơn, thành phố Xích 
Phong, thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, nên được đặt tên này. 


3. Di chỉ đôi Tam Tỉnh nằm bên bờ sông Áp Tử, thị trấn Nam Hưng, cách thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 
(Trung Quốc) 40 km về phía Nam. Khu vực này có ba gò đất nổi lên liền nhau, nên được đặt tên này. Di chỉ Tam 
Tinh là một phát hiện mới của lịch sử khảo cổ thế giới, làm thay đổi nhận thức của con người đối với lịch sử và văn 
hóa thời cổ đại. 


4. Còn gọi là Mật tông. 
5. Trên các vùng núi, vệ đường, bờ sông, ven hồ ở nhiều nơi của Tâu Tạng đều có thể nhìn thấy từng gò đống xếp 
bằng nhiều tảng đá, phiến đá, bên trên khác các hình thù thần thánh, câu chữ biểu thị cát tường, gọi là gò Mã Ni 


hay còn gọi "gò thần”; đây là những kiệt tác của nghệ nhân dân gian dân tộc Tạng. 


6. Bố Ca Đạt Bản, còn gọi là Tân Thanh Phong, cao 6.86Om so với mực nước biển, thuộc tỉnh Thanh Hải, là ngọn 
cao nhất trong dãy núi Côn Luân. 


Trang 131⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G - Bí Vật Cuốn Nhật Ký 


Hai ngày chết mất hai thành viên đội tuần tra, đây là chuyện hết sức lụ kỳ, Mã Chiếm Hào tức 
khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm, tất cả đều phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính 
sau.Mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích. 


Bên bờ sống chết 


Trong đường hầm dài bừng lên một ngọn lửa, tạo thành bức tường lửa dài tới mười mấy mét cản 
trở bước tiến của lũ chuột đồng, nhưng vẫn còn có vô số con liều chết xông qua biển lửa, song 
đều bị ngọn lửa còn dữ dội hơn gấp bội hất ngược trở lại, lăn lộn quằn quại trong biển lửa, cuối 
cùng hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa tiếp tục bốc cao, trở thành một phần của ngọn lửa. 
Nhưng những con chuột hăm he xông qua biển lửa vẫn không chịu bỏ cuộc, Hồ Dương chửi bới 
luôn mồm: "Con mẹ nó, không giết hết được, lũ lông xù chó chết! Xe đây, cho chúng mày biết 
ông lợi hại thế nào! ” anh ta lấy trong ba lô của Kha Khắc ra một thứ bình diệt côn trùng, ném 
vào giữa đàn chuột bên kia biển lửa, kế đó giơ súng lên, bắn vào cái bình đó."Bùm" một tiếng, 
tiếp đó là tiếng "xì xì" vang lên không ngớt, khói mù lan tỏa ra bốn phía. Bọn chuột ngửi phải 
luồng khí đó, liền như gặp phải đại địch, lần lượt quay đầu bỏ chạy.Nhìn bọn chuột chạy đi, Hồ 
Dương mới ngồi bịch xuống đất, không buồn lau mồ hôi túa ra trên mặt, chỉ há miệng thở phì 
phà phì phò, lầm bẩm nói: "Thì ra đúng là bọn chúng sợ cái nà, giờ thì biết rồi, biết rồi." 


Vừa ngồi được một chút, Hỏ Dương đã lại nhảy bật lên, chộp lấu cổ áo Kha Khắc, lớn tiếng chất 
vấn: " Trác Mộc Cường Ba đâu? Trương Lập đâu? Hai người kia đâu rồi? Đâu rồi? " 


Kha Khắc ngẩn người ra nhìn Hồ Dương, hồi lâu sau vẫn không trả lời được, rõ ràng là còn chưa 
hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt.Chỉ thấy Hồ Dương bất an đi đi lại lại, đột nhiên bừng 
tỉnh thốt lên: " Hỏng bét! Nhất định là bọn họ theo đường cũ trở ra rồi.Bọn họ không có vuốt 
sắt và dùi chọc vào băng, cũng không biết đường mà thắt dây an toàn, làm sao mà qua được cầu 
băng chứt " Anh ta nhìn qua biển lửa trước mắt và bầy chuột đã chạy đi xa tít, trong mắt đầu vẻ 
lo lắng bất an, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói, "Đi, chúng ta quay lại xem thử, xem có cứu 
được bọn họ không? ” 


Kha Khắc mấp máu khoé miệng, nói như đang khóc "Ôi trời! Còn phải quay lại nữa à? " 


Thân thể Trương Lập xoay chuyển trên mặt cầu nửa vòng, Trác Mộc Cường Ba không chụp 
được cánh tay anh ta, chỉ bắt được sợi dây an toàn khoác trên vai anh ta.Gã vốn định đứng vững 
trước rồi giữ Trương Lập lại, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã ngửa về sau quá nhiều, thân thể 
cũng mất thăng bằng mà trượt sang phía bên kia cầu băng. Trác Mộc Cường Ba biết là không 
xong, vội nhân lúc thân thể mình vẫn còn đang nghiêng nghiêng, quấn dây thừng vào cổ tau, 
trong lúc cuống quýt cũng không quên nhắc nhở Trương Lập: ” Giữ chặt dây thừng! " 


Hai đầu sợi dây thừng bị kéo thẳng tưng. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập mỗi người giữ chặt 
một đầu dây treo lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại.Sợi dâu vắt ngang qua giữa cây cầu 
băng, lúc sắp rơi xuống khỏi mặt cầu Trác Mộc Cường Ba đã buộc sợi dây bốn năm vòng quanh 
cổ tau, rồi lại quấn thêm bốn năm lượt vào bàn tay, lúc nàu đã nắm được rất chặt, nhất thời cũng 


Trang 132/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không dễ bị rơi xuống.Đưa mắt sang nhìn Trương Lập, thấy anh ta còn quấn chặt hơn cả gã, 
anh ta quấn sợi thừng vào hai cổ tay, sau đó lật ngược trở lại, thắt thành hình giông như cái còng 
số 8, bàn tay lại giữ chặt đầu dâu, như vậy thì càng khó rơi xuống. 


Thể trọng Trác Mộc Cường Ba hơi nặng hơn, nhưng trên lưng Trương Lập còn đeo môt bao đầu 
định sắt, sợi dâu an toàn hệt như đang treo trên môt ròng rọc bằng băng. Lúc này chỉ cần một 
trong hai người giữ không chắc sợi dây, vậy thì người kia cũng sẽ ngã xuống theo, và đợi chờ họ 
ở dưới kia chính là dòng sông ngâm còn lạnh giá hơn cả băng tuyết nữa. 


Gió lạnh thổi qua, Trương Lập ngắng đầu lên nhìn cầu băng rồi nói: " Đây là dây thừng chống 
nước chuyên dụng để leo trèo trên đường băng đường kính 10, 5 mi li mét, hồi tôi làm lính công 
trình đã sử dụng rồi, chắc cực kỳ, xem ra tạm thời chúng ta sẽ không rơi xuống đâu, chỉ là không 
biết có thể kiên trì được bao lâu nữa. Chỉ tiếc là dây nhỏ quá, không thể bám vào mà trèo lên 
được.” 


Trác Mộc Cường Ba lúc này cũng đã tỉnh táo hẳn: " Bọn họ sao rồi? Anh có trông thấy họ 
không? " 


" Bọn họ? " Trương Lập giật mình đáp: " Lúc đó tôi rât hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu chạy theo 
anh thôi; nhưng mà tôi không nghe thấy tiếng thét của họ, hơn nữa, lúc tôi chạy vào lối rẽ đầu 
tiên, cảm giác lũ chuột đuổi phía sau đã giảm ởi rât nhiều. Tôi đoán... " 


"Hal Tốt quá rồi, vậy bọn họ nhất định là đã chạy theo đường khác, đội trưởng Hồ xem ra rất có 
kinh nghiệm, chắc là bọn anh ta có thể đuổi được lũ chuột ấy đi cũng nên. Vậy thì, chúng ta cứ 
đợi bọn họ trở lại cứu là được rồi." Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, nói ra những lời bất lực nhất 
từ khi gã ra đời cho đến giờ.Hai người còn lại rốt cuộc đã ra sao thì chẳng ai biết được, nhưng 
trước mặt tình hình bọn gã như vậy thì cũng chỉ có thể tự an ủi mình trước mà thôi. 


Trương Lập cũng cười, anh ta ngắng đầu lên nhìn cầu băng, có thể nhìn rõ bóng bọn chuôt 
đồng chạy sầm sập giữa các cầu băng, trụ băng, bọn chúng đang tụ tập lại môt cách hết sức trật 
tư.Thấu vậy anh lầm bẩm tự giễu mình: "Thật hết cách, hai chúng ta bất luận là ai buông tau 
trước thì cũng cùng rơi xuống cả, muốn nói vài lời cuối cũng chẳng có ai truyền đạt được. 


Trác Mộc Cường Ba gượng cười: " Nói ngốc nghếch cái gì vậu.Yên tâm đi, tôi từng mời thầy bói 
nổi tiếng toàn quốc tính số cho mình rồi, ông ta bảo trước năm mươi tuổi tôi là cát nhân thiên 
tướng, tôi không chết thì nhất định anh cũng không sao. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là 
được rồi." 


Trương Lập phì cười nói: " Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng từng gặp Phật sống trong chùa, người ta 
bảo tôi là không nên đến gần băng tuyết quá, nếu không, hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ chết 
không toàn thây, giờ xem ra câu này đã ứng nghiệm rồi.Không biết là vận đen của tôi kéo theo 
anh cùng đen đủi, hay là vận may của anh phù hộ tôi cũng được may mắn nữa, chỉ còn biết chờ 
xem mệnh ai tốt hơn thôi, Cường Ba thiếu gia ạ." 


Trác Mộc Cường Ba trở nên nghiêm túc: " Thả lỏng một chút, sự việc không tệ như anh tưởng 


tượng đâu, chúng ta chỉ cần kiên trì tới cùng, thế nào cũng được cứu thôi. 


Trương Lập áy náy nói: " Thực sự rất xin lễi, xem ra lần này là do tôi làm liên lụu tới anh 
rồi. Tôi....tôi không thể thả lỏng được, đây đã là cực hạn đối với tôi rồi." Trương Lập nói dứt câu, 


Trang 133/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hai hàm răng đã nghiến chặt kêu "kít kít ", rõ ràng là đã dùng đến chút sức lực cuối cùng rồi. 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, Trương Lập nói gì thì nói cũng từng được huấn luyện đặc biệt, 
sao có thể kém thế nàu. Lúc này, người Trương Lập đung đưa qua một cột ánh sáng, gã mới 
nhận ra máu đã nhuộm đỏ đôi tay quấn đầu băng vải của Trương Lập, từ nét mặt đau đớn của 
Trương Lập có thể nhận ra, từ nãy đến giờ anh đã rất khó khăn để chống lại cơn đau chỗ vết 
thương bị rách toạc ra kia. 


Trác Mộc Cường Ba dùng tay trái gắng sức kéo cả người lên, quấn sợi dây thêm vài vòng vào ta 
phải, bắt đầu hít thở một cách bình tĩnh hơn rồi điểm đạm nói: " Còn chưa đến lúc buông lơi 
mạng sống đâu, anh là quân đặc chủng mà, kiên trì thêm nữa phút nữa thôi, nhất định phải kiên 
trì " 


Lúc Trương Lập đung đưa qua sát người gã, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên tung chân đạp mạnh 
môt cú vào người anh ta, hai người đều văng ra theo hai hướng khác nhau. Khi hai người văng 
hết đà, lại bắt đầu văng lại về cùng một chỗ, Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra, định chụp lấu 
Trương Lập, nhưng tiếc là khoảng cách lại quá xa, mà cả hai tay Trương Lập lại buộc thăt vào 
với nhau, chỉ có đầu mũi chân Trác Mộc Cường Ba giơ ra là chạm tới người Trương Lập, cánh 
tau thì căn bản không thể giữ anh ta lại. Nhưng sau cú đạp này, Trương Lập đã tới cực hạn của 
sức chịu đựng, những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng ròng xuống trán, chảy qua má lại đã 
đóng thành băng, băng đóng trên mũi, dưới cằm, lại bị luồng khí trắng trong miệng phun ra làm 
tan chảu. 


Trác Mộc Cường Ba không còn cách nào khác, nhưng gã vẫn không bỏ cuộc mà quyết định thử 
thêm lần nữa.Gã nói với Trương Lập: " Tôi chuẩn bị thử lại lần nữa, anh sẵn sàng chưa? Có đau 
thế nào cũng tuyệt đối đừng buông tay đấy! " 


Trương Lâp nỗ lực giơ chân lên phối hợp với gã, Trác Mộc Cường Ba đá vào chân Trương Lập, 
hai ngươi lại văng ra môt lần nữa, rồi chập lại một chỗ.Lần này thì đúng là đau rách tim xé phổi, 
Trương Lập chỉ cảm giác như sợi thừng ăn sâu vào trong thịt, siết vào đốt xương, trước mặt tối 
sầm lại, trong bụng biết rõ đôi tay mình sắp trượt ra khỏi các vòng quấn. Đúng vào lúc đó, 
Trương Lập cảm thấy thân thể mình rung mạnh như bị thứ gì đó ôm chặt, kế đó cánh tay cũng 
giật thót môt cái, vòng dây thừng bên ngòai cũng giật thót một cái, vòng dây thừng bên ngoài đã 
bị một cánh tay to bè mạnh mẽ chộp lấy. 


Trương Lập mở bừng mắt ra, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba chuồi hai chân ra, kẹp chặt vào thắt 
lưng mình.Đôi tay to như hai con rồng uốn lượn của gã lần lượt giữ hai đầu sợi dâu an toàn, 
giống như đang đánh đu bên dưới cầu băng, chỉ tiếc là trò đánh đu này không có bàn ngồi mà 
thôi.Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức lực quấn thêm mấy vòng dây vào cổ tay trái để cố định 
cho chắc hơn, đồng thời nói với Trương Lập: " Nhanh lên, ôm chặt chân tôi, sắp giữ anh không 
nổi nữa rồi. 


Trương Lập tức khắc buông đôi tay đã được giải phóng xuống, dùng nách kẹp chặt hai đùi Trác 
Mộc Cường Ba, hai người treo lơ lửng cố định ở đó trong một tư thế hết sức kỳ quái, nhưng tạm 
thời cũng không rơi xuống được. 


Thời gian, mỗi một phút trôi qua sao mà chậm chạp, một người chịu đựng trọng lượng của cả 
hai người, Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy vô cùng trầy trật, gã cảm giác như xương cốt toàn 
thân đều sắp rơi ra, cơ thịt trên ngươi cũng giống như sợi thừng gân bò xoắn chặt lại, chỉ cần 


Trang 134/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


môt sợi bị đứt, toàn bộ sẽ bung rời ra. Sơi dây thừng thít chặt vào cơ thịt, máu dường như sắp 
đông lại, hai cánh tay gã cũng tím bầm, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận tất rõ rệt, biết rõ bàn ta 
đang dần dần mất đi cảm giác, bản thân gã cũng biết mình không kiên trì được lâu nữa, nhưng 
không cầm cự đến khi dùng hết phần sức lực cuối cùng, gã cũng quyết không bao giờ thỏa hiệp. 


Trương Lập ngắng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, gã vốn là một người đàn ông uụ mãnh, 
nhìn từ góc độ này trông lại càng cao lớn bội phần, cơ bắp trên người còn hoàn mỹ hơn cả 
David, gần như là một vị Kim Cương hộ pháp trong chùa vậy.Thấy Trác Mộc Cường Ba ngập 
ngừng không nói gì, ánh mắt phiêu hốt bất định, Trương Lập liền hỏi: " Anh đang nghĩ gì vậu, 
Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba cười gượng đáp: " Tôi đang nghĩ, không biết giờ nàu Mẫn Mẫn ra sao tồi, 
cũng may là cô ấy bị bệnh từ trước, không cùng chúng ta đi tới đâu." 


Trương Lập không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng " So với Mẫn Mẫn, anh thấu có nên nghĩ về 
tình cảnh của chúng ta lúc này nhiều hơn môt chút không, Cường Ba thiếu gia." 


Trác Mộc Cường Ba gắng sức nói: "Tôi sẽ kiên trì đến giâu phút cuối cùng, yên tâm đi." 


Trương Lập nhìn cánh tay đã biến màu của Trác Mộc Cường Ba, hiểu được như vậu có nghĩa là 
gì, đồng thời cũng biết nếu mình rơi xuống trước, Trác Mộc Cường Ba còn có thể kiên trì thêm 
được vài phút nữa, sau khi suy đi tính lại, cuối cùng anh cũng lên tiêng: " Buông tôi ra đi, Cường 
Ba thiếu gial Anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà, còn tôi thì chỉ có một nguyện vọng nhỏ 
bé, xin nhờ anh nói với mẹ tôi. " 


Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ ngắt lời khẩn cầu của Trương Lập, cao giọng nói: "Câm miêng lại! 
Cấm anh không được nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ không buông anh ra đâu, trừ phi hai chúng ta 
cùng rơi xuống dưới đó. Là tôi đã đưa anh tới Khả Khả Tây Lý này, muốn về thì chúng ta cùng 
trở về, nếu không được thì đừng hòng ai trở về nữa, anh có tâm nguyện gì thì cứ giữ lại mà nói 
cho người khác đi, nói với tôi cũng vô ích thôi." Ánh mặt gã kiên định cố chấp vô cùng, ngôn từ 
lại càng không để Trương Lập biện bác câu nào. 


Trương Lập đã không còn ôm nhiều hụ vọng nữa, tình hình bọn Hồ Dương thế nào còn chưa 
rõ, khả năng lớn nhất có thể chính là bọn họ cũng không giữ nổi mình.Còn trước mắt mạng anh 
ta và Trác Mộc Cường Ba đang treo lơ lửng trên môt sợi dây, bọn chuột đồng ăn thịt người kia 
thì đã tụ tâp lại, nguy hiểm ở ngay sát trán, trong lòng anh hiễu rõ hơn ai hết, nếu nói còn có 
người nào có thể đến kịp mà cứu bọn họ, đó tuyệt đối là một kù tích.Vì vậy đợi cứu viện, chẳng 
qua chỉ là những lời tự an ủi mình mà thôi, nhưng điều nà, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chắc 
hẳn cũng hiểu rõ như anh vậy.Đúng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba bỗng cảm thây ánh sáng như 
ảm đạm đi, liền lắm bẩm hỏi: "Sao vây? Trời đổi sắc à? 


Trương Lập nở nụ cười bất lực, nói: " Bọn chúng đến rồi, Cường Ba thiếu gia. Tôi nghĩ, chắc bọn 
chúng ta cần chuẩn bị sẵn đấu." 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu nhìn lên, gã trông thấy trên cầu băng bên trên, toàn bộ đều chi 
chít chì chịt những bàn chân nhỏ xíu, bọn chuột đồng kia tụ tâp lại, phủ kín toàn bộ bề mặt cầu 
băng, trông giống như một con thú khổng lỏ đen tuyển với vô số xúc tu đang chuẩn bị ăn tươi 
nuốt sống hai người bọn gã, cả một khúc xương cũng quyết không chừa lại. Irương Lập hỏi đã 
chuẩn bị hay chưa, chính là chỉ việc Trác Mộc Cường Ba bao giờ thì buông tay. Trác Mộc Cường 


Trang 135/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba bật cười giễu cợt đáp: " Bất cứ lúc nào! " Giờ đây, Trác Mộc Cường Ba chỉ có hai lựa chọn, 
một là treo lơ lưng giữa không trung, bị lũ chuột coi như miếng lạp xưởng xơi sạch sẽ không còn 
lại chút gì, thứ hai là buông tay, rơi xuống dòng sông chảy ngầm cuồn cuộn kia, bị đông cứng 
thành xác khô; ngoài ra thì không còn lựa chọn thứ ba nào nữa. 


Trương Lập biết rõ, thời khắc cuối cùng cũng sắp tới rồi, anh mỉm cười nói với Trác Mộc Cường 
Ba: "Thật vui vì có thể chết với Cường Ba thiếu gia.Được gặp anh trong khoảng thời gian cuối 
đời mình, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, trước kia ở Tây Tạng, đã từng nghe rất nhiều câu 
chuyện về thiếu gia, tôi cứ luôn băn khoăn, không biết đó là nhân vật anh hùng thế nào mà có 
thể để lại trên cao nguyên câu chuyện hay như sử thi đến thế, có thể khiến bao nhiêu người 
khâm phục như vậy. Nói thực lòng, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi có cảm giác ngoài thân hình 
cao lớn ra, anh chẳng có điểm gì khác người bình thường cả, vì không thể so sánh anh với 
Cường Ba thiếu gia trong tưởng tượng, tôi còn thất vọng mất một khoảng thời gian. Thế nhưng, 
càng tiếp xúc với anh, tôi lại càng phát hiện ra nhiều ưu điểm, hôm nay, coi như tôi đã phục anh 
rồi, Cường Ba thiếu gia ạ.Nếu ông trời còn cho chúng ta một cơ hội sống sót, tôi nhất định sẽ đi 
theo anh, cho tới khi nào chết thì thôi." 


Nước mắt long lanh lấp lánh trong đôi mắt người đàn ông cứng rắn như sắt thép này, Trương 
Lập cảm thấu lần nàu mình thật dũng cảm, một người đàn ông biểu thị sự khâm phục và sùng 
bái với một người đàn ông khác, việc ấu cần dũng khí còn lớn hơn cả tỏ ra dù chết cũng không 
khuất phục trước mặt kẻ thù.Máu nóng sôi trào sùng sục trong tim, thân thể nóng hẳầm hập hơn 
bao giờ hết, anh đã từng sống một cuộc đời bình lặng, nhưng giờ đây, đột nhiên anh đã tìm thấu 
ú nghĩa của đời mình, có lẽ, đâu cũng chính là ý nghĩa khiến Trác Mộc Cường Ba thiếu gia muốn 
tìm con chiến ngao trong truyền thuyết kia.Chỉ tiếc một điều, vừa mới phát hiện ra ý nghĩa cuộc 
đời, Trương Lập đã phải đối mặt với điểm kết của đời mình, anh thật không biêt lúc nàu mình 
nên thấy thỏa mãn hay là bất cam nữa. 


Thêm môt lúc dường như rất lâu nữa, Trương Lập cảm thấy thân thể mình vẫn treo lơ lửng trên 
không mà chưa rơi xuống.Anh liền không kìm đươc mà ngắng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường 
Ba, chỉ thấy pho tượng kim cương ấy vẫn đang nghiến chặt răng, gân xanh gồ ra từ cổ cho đến 
tận trên trán, gã đang kiên trì, dường như vẫn chưa có ý định buông tay, phía bên trên, bọn 
chuột đã tới nơi, có con bắt đầu gặm nhấm dây thừng, thậm chí có con còn táo gan bắt đầu bò 
dọc theo sợi dây thừng xuống nữa. 


"Còn chờ gì nữa, Cường Ba thiếu gia? " Trương Lập hỏi. 


Trác Mộc Cương Ba nghiến răng đáp: " Không biết, có lẽ là vẫn chưa cam tâm! " gã đã sắp dùng 
hết toàn bộ sức lực, lúc này cơ thịt toàn thân đều rung lên nhè nhẹ, gã khó nhọc ngoảnh đầu lại, 
nhìn một con chuột đồng sắp bò lên cánh tay mình, một người một thú cứ vậy mắt to mắt nhỏ 
nhìn nhau chòng chọc, gã gằn giọng nói, " cứ như vây, bị bọn quái quủ nhìn có vẻ yếu ớt này từ 
từ xơi hết, thật không cam tâm chút nào! ” 


Con chuột đồng phát hiện ra chỗ đặt chân này rất an toàn, liền chạy đi chạy lại dọc theo hai 
cánh tay Trác Mộc Cường Ba, đuôi chuột quẹt qua quẹt lại trên trán, chóp mũi, mắt gã. Trác 
Mộc Cường Ba phẫn nộ cùng cực, nhân lúc con vât chạy qua cổ áo mình, liền cúi gập đầu, 
ngậm cả con chuột nhỏ vào trong miệng, con quái vật bé con không kịp kêu tiếng nào đã bị cắn 
đứt cổ.Trác Mộc Cường Ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lè lưỡi thổi phì phì, nhổ cả môt đống 
lông chuột đen sì sì ra cùng nước bọt, ngoác miệng chửi: " Muốn thịt tao, thì phải đổi bằng mạng 


Trang 136/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mày đãi " Nhưng đã có nhiều con chạy dọc theo dây thừng bò xuống, bọn chúng đã đói khát cả 
một mùa đông, không chuyện gì có thể ngăn cản bọn chúng tái nạp năng lương cả. 


Trương Lâp thấu Trác Môc Cường Ba khó có thể đưa ra lựa chọn, bèn nói: " Thả tôi xuống 
trước đi Cường Ba thiếu gia, nếu không, mấy nghìn năm sau người ta nhìn thấy xác chúng ta 
đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấu." 


Trác Môc Cường Ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lâp vẫn còn tâm tư đùa cợt, 
bèn cười cười đáp: " Nghìn năm sau khi người ta phát hiện ra xác chúng ta, sẽ nhất định nhận 
định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở Khả Khả Tây Lý rất thịnh hành tình trạng đồng 
tính luyến ái chứ còn gì nữa." 


Trương Lập cũng bật cười phá lên, nhưng chỉ cười khan hai tiếng rồi ngưng lại. Nụ cười cũng 
dần tắt trên gương mặt Trác Môc Cương Ba, cuối cùng gã đành chán nản nói: " Được rồi, chuẩn 
bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để người đời sau nhìn thấu vẻ đau khổ của chúng ta." 


T†_xH 


Trương Lập miễn cưỡng nhếch mép, bỗng nhiên nghe "xì" môt tiêng, phẳng phất như có một 
lượng khí ga lớn đang thoát ra ngoài, bọn chuột đồng đang điên loạn kia đột nhiên trở nên hốt 
hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn, vô số con còn bị đồng bọn chen chúc bật ra khỏi 
cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy bên dưới. Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời lại 
chiếu xuống. Trương Lập không dám tin rằng kỳ tích như vậy lại xảy ra, cứ lắm nhẩm nói: " Sao 
vậy? Xảy ra chuyện gì rồi vậy? " 


Chỉ nghe môt giọng nói thô lỗ quát ầm ï: " Con mẹ nó, Trác Mộc Cường Ba, anh phải kiên trì 
cho tôi, buông tay là toi đời đấy, " không ngờ lúc này lại thấy thân thiết tới nhường ấy. 


Hô Dương đứng bên cầu liếc nhìn, lập tức hiểu đượcc tình hình bọn Trác Mộc Cường Ba, anh ta 
hét lớn: " Cố ba phút nữa, ít nhất cũng phải cố được ba phút đấy nhé! " dứt lời lập tức lấy thiết bị 
an tòan trong ba lô ra sắp xếp, Kha Khắc đưng bên trợ thủ, hai người cố định xong đỉnh sắt vơi 
tốc độ nhanh nhất, sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng, bắn mấy chiếc dùi có vòng móc vào 
một chiếc xà băng vắt ngang qua, giữa các mũi dùi ấu đều có ròng rọc sẵn, chẳng mấy chốc, 
một hệ thống ròng rọc gồm bốn ròng rọc tĩnh, bốn ròng rọc động đã hình thành, dây an tòan 
buộc vào một chiêc khóa hình chữ "D" buông xuống.Kha Khăc lo lắng nói: " Làm vậy rất nguụ 
hiểm, lúc Trương Lâp chụp lấy khóa rất có khả năng bị rơi xuống." 


Hồ Dương lắc đầu: " Không kịp đâu, Trác Mộc Cường Ba đã không chịu nổi nữa rồi." Anh ta 
ngắm chuẩn vị trí, rồi hét lớn: " Cắn chặt dâu thừng, Trác Mộc Cường Bal Anh cố lên! Cắn chặt 
vào! ” 


Kha Khắc nhanh chóng đưa một sợi dây có buộc đai an toàn xuống, Trương Lập lồng hai ta và 
cả nửa thân trên vào trong đai an toàn, tách ra khỏi Trác Mộc Cường Ba.Trác Mộc Cường Ba 
vốn đang cắn chặt sợi dây, sắp được kéo lên, gã bỗng nhiên dùng tay giữ chặt lấy dây thừng, 
đoạn hét lớn: " Đợi chút! Thả tôi xuống, thả xuống, từ từ....từ từ thôi. "Thoát Chêt 


Hồ Dương cao giọng gắt gỏng: " Trác Mộc Cường Ba, anh làm trò mẹ gì vậy? Còn giữ được 
không đấy? " Trác Mộc Cường Ba không để ý anh ta, một tau giữ sợi dâu, môt tay vươn lấu thứ 
gì đó bên dưới cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. 


Cho tới khi cả hai đều an toàn trở lại mặt đất, Hồ Dương mới thở phào một tiếng. 


Trang 137/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cả hai vừa chạm đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu, Trương Lập chỉ bị rách 
tét bàn tay ra, băng bó cầm máu đơn giản là được, nhưng Trác Mộc Cường Ba thì nghiêm trọng 
hơn rất nhiều, hai cánh ta gã bị dây thừng thít chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ đọng, 
Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã, thế nhưng trong hai ngươi thì tỉnh thần Trác Mộc 
Cường Ba vẫn tốt hơn rất nhiều.Gã giơ thứ vừa lấu được ở vách băng cho mọi người xem, trong 
tau gã là môt đống tinh thể màu phấn hồng ánh tím, nhưng không ai biêt đó là cái gì, chỉ có Hồ 
Dương nói là hình như đã thấy ở đâu, may ra chắc lão Tiêu biết được.Cả ba người đều cho rằng 
Trác Mộc Cường Ba vì thứ nàu mà đòi xuống trở lại, quả thực là chẳng đáng chút nào, song gã 
thì không hề nghĩ vậu, gã tự có cách nghĩ riêng của mình.Trác Mộc Cường Ba cất đống tỉnh thể 
ấu vào túi trước ngực, để mặc Hồ Dương giúp mình xử lú đôi tay bị thương, miệng vẫn hỏi: " 
Anh dùng cách gì đuổi bọn chúng đi được vậy? " 


Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống bình thuốc sát trùng dưới đất, giải thích: " Là môt loại 
khí, nó có thể khiến lũ chuột đồng cảm thấu hoảng sợ, nhưng không giết được chúng." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh, bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui, mà chỉ lánh xa xa, 
nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với ánh mắt tham lam thèm muốn.Gã cũng đưa mắt 
nhìn chiếc bình, rôi thử hít mạnh một hơi, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. 


Hồ Dương nói: " Không cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi được thứ mùi nàu." 


Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi: " Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hình như anh cái gì cũng biết hết, 
sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi vậy? " 


Hồ Dương gật đầu: " Anh nói không sai, đâu không phải là lần đầu tiên tôi đi vào những hang 
động thế này, mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành môt lần khảo sát, phát hiện ra động băng 
thế này trên núi Khả Khả Tây Lý, ngoại trừ không phát hiện thấy bích họa ra, những kinh 
nghiệm khác đều gần như lần này.Chúng tôi tổng cộng mười tám người ổi, cuối cùng chỉ còn ba 
người sống trở ra là tôi, lão Tiêu, còn một người nữa là lão Đàm nưa, anh ta bị gãy xương sống 
lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi." 


Kha Khắc kinh ngạc thốt lên: " Chỉ có ba ngươi sống trở ra thôi hả? " 


Hồ Dương trầm giọng: " Phải, tôi và lão Tiêu đã giấu chuyện này lâu lắm rồi, lúc trước đã kể lướt 
qua rồi còn gì, ba người rơi xuống sông băng chết cóng, còn mười người còn lại, chính là bị thứ 
quái quử kia ăn tươi nuốt sống mà chết." 


"Mười người? Vậy còn hai người nữa đâu? " Kha Khắc hỏi. 


Hồ Dương trừng mắt lên nhìn anh ta, rồi nói tiếp: " Sau khi trở về, tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên 
gia, tìm hiểu xem loại chuột đồng sống quần cư này có thiên địch gì hau không, các chuyên gia 
nghe lời tôi thuật lại xong, đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung này là kẻ địch của tất cả 
động vật loại lớn, chỉ sợ không có thứ gì có thể uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng được. Tôi lại hỏi 
các chuyên gia về cách đối phó bọn chúng, hầu hết đều kiên nghị dùng lửa, ngoài ra còn một vị 
chuuên gia khác đã chỉ cho tôi môt chiêu. Ông ta nói bọn chuôt bạch trong phòng thí nghiệm 
trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí, bảo tôi thu thập thứ không khí 
ấu lại, nghe nói bọn chuột ngửi thấu mùi này đều hoảng hốt chạy tít ra xa, chỉ là không biết đối 
phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không mà thôi, hôm nay thử nghiệm, xem ra cũng 
rất đắc dụng." 


Trang 138/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mươi phút sau, Trác Mộc Cường Ba mới thử khe khẽ cử động các ngón tay. màu sắc trên cánh 
tau cũng từ từ nhạt bớt.Gã đứng dậy, ngước mắt nhìn xa xa nói: " Nhưng bọn chúng đâu có chạu 
đi xa, hình như lại đang tụ tâp kia kìa.” 


Hồ Dương nói: "Ứm, ở đâu không gian rộng quá, gió thổi tán hết cả mùi, bình nàu mà phun hết 
là chúng sẽ lại xông tới đâu.” 


Kha Khăc nói: " Vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh nhanh lên! Anh đi được không? " anh 
ta hỏi Trương Lập, Trương Lập khẽ gật gật đầu. 


Hồ Dương nói: " Không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn 
chúng ta rất nhiều, đi như vậu chỉ sợ còn chưa được nửa đường thì đã bị chúng đuổi kịp mất." 


"Vậy phải làm sao? " Kha Khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. 


Hồ Dương vuốt vuốt râu, lấy làm khó xử, nói: " Chỉ có môt cách duy nhât, chỉ cần...." 


+1 


"Cho nổ nơi này! " Trác Mộc Cương Ba tiếp lời, " nổ tung hết cầu băng trụ băng, bình đài ở đâu, 
bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua vách băng mà đuổi chúng ta được." 


Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chữ không muốn.Kha Khắc nói: "Nhưng 
mà, phá hủy nơi này thì không bao giờ được thấy một dải băng đẹp thế này nữa.” 


Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này, anh ta nói: "Phải, nhưng tảng băng kết tinh 
này phải tốn cả nghìn vạn năm mới hình thành được, nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi 
quá nhiều được nữa, tôi không phải võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ áy náy trong lòng, nhưng dù 
sao mạng sống vẫn quú giá hơn." Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lập, nói: "Trong ba lô có ngòi 
nổ, cả bộc phá nữa, có lúc chúng tôi cũng phải dùng để thăm dò địa chất, tìm khoáng vật, chắc 
anh biết sử dụng thế nào rồi chứ." 


Trương Lập đưa mắt nhìn hang băng rộng lớn lung linh, nơi khiến anh vừa thấy yêu vừa thấu 
hận, rồi lạnh lùng nói: "Đào lỗ đi." 


Chôn xong thuốc nổ, Hồ Dương đứng ở xa ấn chốt, kế đó một tiếng "ầm" vang lên, cầu băng trụ 
băng, bình đài băng lần lượt sụp đổ, rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới. Kỳ quan của tạo hóa 
trong chớp mắt đã không còn tồn tại, còn bọn chuột đồng kia giờ cũng cách mấy người Hồ 
Dương, Trác Mộc Cường Ba cả một vực rộng, không sao đuổi theo được nữa. 


Kha khắc đứng bên bờ vực, thở dài cảm thán: "Không còn thấy được nữa, tiếc quá.” 
Trương Lập nói: "Nhưng chúng ta an toàn rồi." 


"Không, vẫn chưa an toàn! " Trác Mộc Cường Ba khẳng định: " Từ lúc đặt chân vào động băng, 
tôi luôn cảm thấu chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập, cho đến tận bây giờ, cảm giác ấu vẫn 
chưa tan đi, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa." 


"Không phải chứ! Cảm giác đó thế nào vậy? Tại sao tôi không cảm thấy gì hết? Giờ bọn săn 
trộm cũng đã chết rồi, lũ chuột thì bị vực sâu ngăn cách, còn gì nguy hiểm nữa đây? " Kha Khắc 
hoàn toàn không thể hiểu được. 


Trác Mộc Cường Ba kiên quyết khẳng định: "Tôi không nói rõ được, tóm lại đó là cảm giác, 


Trang 139/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoặc có thể nói đó là trực giác cũng được.Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguụ hiểm, không 
lầm được đâu." 


Kha Khắc làu bàu, vẫn tỏ ra hoài nghi, nhưng Hồ Dương đã lên tiếng: " Sợ là anh ấu nói thật đó, 
Kha Khắc, anh đừng có quên, tuy từ lúc vào hang chúng ta chưa đối mặt với bọn săn trộm lần 
nào, nhưng rõ ràng anh thấu ba đến bốn tên săn trộm, vậy mà chúng ta chỉ phát hiện có hai bộ 
xương; hơn nữa, xung quanh mấy bộ xương đó cũng không thấy ba lô hay súng ống gì, chuyện 
này phải giải thích thế nào? " 


Kha Khắc nói: " Hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu rồi." 


Hồ Dương lắc đầu: "Vậy tại sao trong hang động tiếng vọng vang khắp nơi, cả tiếng thở của 
người ta cũng nghe được rõ mồn một này, chúng ta lại không nghe thấy bất cứ tiếng kêu gào 
nào trước đó? Nếu bị rơi xuống, tiếng hét của chúng ắt hắn là phải rất thê thảm chứ? " 


Kha Khác không nói được gì, lúc nàu Trác Mộc Cường Ba lại lên tiếng: " Bọn chúng còn ở trong 
hang động, hơn nữa cách lũ chuột đồng này còn xa hơn chúng ta nữa." Gã đưa ánh mắt liếc 
nhìn vào khe hẹp sau lưng, xa xa thấy ánh lửa tóe lên, sau đó là tiếng súng, đầu tiên là "cạch 
cạch ", rồi kế đó là tiếng "ầm âm " vang lên trên đỉnh đầu bọn gã. 


Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên, chỉ thấy một trụ băng lớn từ đỉnh vòm đâm thẳng xuống. Gã 
không kịp nghĩ ngợi, dùng ngay thủ pháp đặc biệt của môn đấu vật Tây Tạng, gia tốc ở cự lụ 
ngắn trong chớp mắt, húc văng ba người kia ra, trụ băng rơi xuống bờ vực, mạt băng bắn tung 
tóe.Trác Mộc Cường Ba gầm lên một tiếng: " Oắt con giỏi lắm! " đoạn bật dậy tiện tay nhặt luôn 
khẩu súng của Kha Khắc lao vút theo đối phương. 


Hỏ Dương và Kha Khắc cùng lúc bò lên, anh ta thở hổn hển hỏi Kha Khác: "Không phải anh 
muốn biết hai người còn lại chết thế nào ư? Bọn họ chính là bị trụ băng lớn đột nhiên rơi xuống 
trúng người đè chết đấy, lão Đàm cũng vì vậy mà gãy lưng. "Anh ta buông thêm một câu nữa: ” 
Chăm sóc cho Trương Lập, tôi đi xem thử." Kế đó liền xông vù theo.Kha Khắc nhìn theo bóng 
lưng Trác Mộc Cường Ba, kinh ngạc thốt lên: "Ô, thân thể của thằng cha này làm bằng cái gì 
vậy? Vừa rồi còn giãu giụa bên bờ cái chết, chớp mắt đã khỏe như rồng như hồ trôi." 


Trương Lập chợt nhớ tới một câu chuyện đoàn trưởng từng kể cho mình nghe, cuối cùng Ban 
Giác Thứ Nhân đã nói: " Cường Ba thiếu gia nổi cơn phẫn nộ đứng chờ nó xông tới, giữ chặt hai 
sừng con vật, nắm tay to như cái kụ hốt rác đập mạnh xuống đầu nó, một đấm rồi lại một đấm, 
một đấm rồi lại một đấm! Cho tới khi con bò Yak đực kia "ò ò" kêu lên, quỳ xuống xin tha mới 
thôi! " 


Hồ Dương đuổi theo phía sau, mắt thấy Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng xa, không thể không 
dừng lại để thở, thấp giọng lầm bẩm: " Thằng cha này, không cần mạng chắc! " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn bóng người cao gầy phía trước, thấu dường như trên tay đối phương 
có súng, trên lưng còn đeo một khẩu nữa, chạy luôn lách xuyên qua bên trái rẽ qua bên phải 
như ở nhà mình.Gã sải bước lao vút lên, mắt thấy sắp đuổi kịp đến nơi, bỗng nhiên trong một lối 
rẽ chênh chếch nhảy vù ra một người ôm chặt lấy eo lưng gã! Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy hai 
tay như bị khóa bằng cùm sắt, nhất thời không sao cử động được, chỉ nghe người phía sau gào 
lên: " Nhanh, nhanh, bắn đi! " Bóng người phía trước dường như sớm đã chuẩn bị từ trước, Trác 
Mộc Cường Ba vừa bị ôm chặt, y liền lập tức dừng lại, giơ súng lên ngắm. 


Trang 140/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba dồn sức hất mạnh, kẻ ôm chặt gã kia không ngờ lại có người khỏe hơn cả 
mình, hai tay lỏng ra, Trác Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi gì, đã vòng tay đè chặt cổ đối 
phương, thân người nghiêng đi một cái, đẩy luôn kẻ kia từ sau lưng ra trước mặt mình.Tất cả 
đều chỉ diễn ra trong chớp mắt, cũng đúng vào khoảng khắc đó, súng nổ vang. Trác Mộc Cường 
Ba nhìn thấy đôi mắt gã đàn ông này mày rậm mắt híp, râu ria xồm xoàm trước mặt mình lồi 
hẳn ra như mắt cá chết, máu không ngừng ộc ra nơi khóe miệng, xem ra khó mà thoát chết 
được.Gã cũng không kịp đầy v ra, lập tức giương súng lên nã đạn. 


Trác Mộc Cường Ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài như câu gậy sắt của gã từ lúc nào không 
biết, giờ đang cảm khẩu tiểu liên giảm thanh của Kha Khắc, gã đấu cò mấy lượt, nhưng mãi 
không nghe thấy tiếng súng.Người phía trước gào lên cái gì đó rồi bỏ chạy, thấy súng của Trác 
Mộc Cường Ba không nổ, lại giơ súng lên, nhưng còn chưa kịp bắn, "pằng pằng”" hai tiếng, băng 
đá bên cạnh hắn liền bắn tung tóe, hắn vội rụt đầu lại, rồi quay người chạy tiếp.Lần này thì Trác 
Mộc Cường Ba đã nghe rõ, hắn đang chửi gã: "Ông tổ nhà mày! " 


Hồ Dương cầm khẩu súng săn hai nòng đang bốc khói nghi ngút, thở phì phò nói với Trác Mộc 
Cường Ba: "Phù phù, phải kéo chốt bảo hiểm đã, cái đó đó! Được rồi, giờ có thể dùng được rồi! 


Hj 


Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng gã đàn ông đã chết kia không ngờ vẫn ôm rất 
chặt, gã giằng hai ba lần mà cũng không thoát ra được.Gã bực tức trong lòng, hai tay giữ chặt 
đôi tay người chết, vặn khẽ một cái, đã gãy tay y, rồi mặc kệ Hồ Dương đang trợn tròn mắt há 
hốc miệng kinh ngạc, lại tung chân chạy tiếp. Dân làng Đạt Ngõa Nô Thố đều biết một câu 
ngạn ngữ: " Không nên chọc giận cả một đàn bò Yak, chúng mà điên lên thì không khác gì ma 
quỷ cả; càng không nên chọc giận Cường Ba thiếu gia, anh ta mà điên lên thì cả ma quỷ cũng 
phải run lầu bầy." 


Hồ Dương đưa mắt nhìn kẻ xấu số, người chết trượt dài theo con đường băng dốc, rơi xuống 
một hang động khác, chỉ để lại trên mặt đất một vết máu dài: " Hây, đừng có chạy nhanh thế 
chứ, hây vết thương đó, con bà nó....đạn nổ đấy, cần thận, bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp! 
" lúc anh ta ngấng đầu lên, Trác Mộc Cường Ba đã chạy một quãng xa rồi. 


"Không thể tha thứ được! Tàn nhẫn sát hại linh dương Tây Tạng! Không thể tha thứ được! Cả 
đồng loại của mình cũng không bỏ qual Càng không thể tha thứ được là, không ngờ hắn còn 
dám hụ sinh cả đồng bọn của mình làm mồi nhử kẻ địch! " Trác Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn 
nột Gã như một con sư tử hung hãn, cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi trong hang động như 
một con báo săn mồi, bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt mục 
tiêu, xuyên qua từng hang động, từng chỗ rẽ, mặc cho băng tuyết lạnh giá, mạt tuyết bắn tung 
tóe, trên đời nàu đã không còn thứ gì có thể cản bước chân của gã được nữa rồi. Tội ác làm đổ 
máu thì phải dùng máu để bồi thường. 


Cái bóng người phía trước hình như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thân 
hình khổng lô đang đuổi theo sau mình, hắn tận dụng hết khả năng thông thuộc địa hình và 
những chỗ ngoằn ngoèo chạy nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu lại bắn 
tỉa, nhưng hoàn toàn không chuẩn xác. Không biết đuổi bắt như vậu được bao lâu, Trác Mộc 
Cường Ba chỉ thấy cửa hang phía trước sáng bừng, kế đó bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn, gã 
giờ mới nhận ra mình đã đuổi theo tên kia ra tận ngoài hang động trong dòng sông băng kia, 
tên săn trộm quả nhiên rất thông thuộc địa hình vùng này, loáng một cái đã dễ dàng tìm được 


Trang 141/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đường tẩu thoát. Điều này làm Trác Mộc Cường Ba càng thên phẫn nộ, bọn chúng rõ ràng đã 
biết đường có thể chạy thoát, vậu mà vẫn còn ở lại trong hang, ú đồ thế nào đã rõ rành rành rồi, 
bọn chúng muốn lợi dụng địa thế hiểm yếu trong hang động để vĩnh viễn chôn vùi các thành 
viên đội khảo sát trong dòng sông băng không người lui tới này.Rốt cuộc là tại sao? Trác Mộc 
Cường Ba nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi. 


Ra khỏi hang động, bên ngoài tuyết phủ rất dày, tên săn trộm kia chạy cũng không được thuận 
tiện lắm, đuổi gần tới sau lưng hắn, Trác Mộc Cường Ba không hề khách khí giương súng lên 
bắn luôn, khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng "tạch tạch tạch", có điều đạn bắn tung tóe 
mà chẳng có lấy một viên bắn trúng tên săn trộm.Chỉ một thoáng đạn đã hết sạch, Trác Mộc 
Cường Ba kinh ngạc giơ khẩu tiểu liên lên nhìn một lượt, dường như không ngờ mới bắn có vài 
phát, đạn đã hết sạch rồi vậu.Gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có 
lực giật nàu, lúc tập bắn gã thường thích dùng súng lục Browning loại lớn, sức mạnh ấy, uy lực 
ấu, cảm giác chắc tay đó mới phù hợp với gã, bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng có một khẩu 
Desert Eagle của Israel.Giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này, Trác Mộc Cường Ba căn bản 
không có cảm giác đã lầu cò, hai mươi viên đạn soạt một cái đã bắn hết sạch, lúc này tên săn 
trộm kia cũng quay đầu lại, bắn đầu bắn trả. 


Trác Mộc Cường Ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết, lợi dụng cộng sự thiên nhiên yếm hộ, 
băng tuyết bay tung tóe, tên săn trộm kia phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba đã hết đạn, liền bạo 
gan hơn tiến lại gần, không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng băng lớn, 
đánh văng khẩu súng trên tay hắn, thì ra là Trác Mộc Cường Ba đã ném khẩu tiểu liên trong 
tau.Gã bắn súng thì không chuẩn xác, nhưng cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh, nhân 
lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống, Trác Mộc Cường Ba nhảy chồm tới 
như con mãnh hổ, đè tên kia xuống đất. Nhưng băng tuyết và đất bằng là hai nơi hoàn toàn 
khác nhau, gã vốn ngỡ rằng cú đè này chắn chắn sẽ gí chặt hắn vào trong đống tuyết, tên săn 
trộm liền thừa cơ hội đó lăn ra, trong lúc hoảng loạn còn tung ra một cước, hất tuyết bắn vào 
mặt Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba quùò một chân trên tuyết, không đứng dậy đã bổ 
nhào tới lần nữa, tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến gã bổ vào khoảng không. Hai người quần 
đảo dữ dội trên nền tuyết trắng, tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh, lại quá quen thuộc môi 
trường tuyết phủ này, đã mấy lần rõ ràng Trác Mộc Cường Ba ấn được hắn xuống đất, nhưng 
hắn đều giảo hoạt thoát ra được. Tuyết dưới chân rất trơn, Trác Mộc Cường Ba đứng không 
chắc chân, nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật Tây Tạng, còn tên săn 
trộm thì ngược lại giở được hết sở trường, hai bên còn đang giằng co chưa phân cao thấp thì tên 
trộm đột nhiên nhảy lùi về sau hai bước, dẫn dụ Trác Mộc Cường Ba xông lên, Trác Mộc Cường 
Ba không hiểu nội tình, chỉ bước được một bước, đột nhiên dưới chân trống không, lúc gã kịp 
nhận ra mình đạp phải cái rãnh thì cả nửa người đã tụt xuống dưới rồi, cũng may Trác Mộc 
Cường Ba gặp nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tau, giữ thân mình kẹt giữ rãnh sâu, cũng 
tạm coi là chưa bị rơi xuống dưới, nhưng giờ thì không cử động gì được nữa. 


Tên săn trộm bước trên mặt tuyết nghe "lạo xạo", ngồi chồm hổm trước mặt Trác Mộc Cường 
Ba, hắn có đôi lông mày rậm, mắt ti hí, mặt đen để một chòm râu nhỏ, đầu đội mũ da, miệng 
phun ra một làn hơi trắng mờ mờ, chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói: " Mày giết anh trai tao! Tao 
phải băm vằm mày ra thành trăm nghìn mảnh thì mới giải được nỗi hận này! " Thì ra tên vừa rồi 
ôm Trác Mộc Cường Ba chính là anh trai hắn, hai anh em quả thật cũng khá là giống nhau. 


Trác Mộc Cường Ba cười gằn: " Mày cũng sắp đi gặp anh trai rồi đấy! " 


Trang 142/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phản ứng của tên săn trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có, vừa thấy ánh mắt 
Trác Mộc Cường Ba là lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất, "đoàng “một tiếng, tuyết dưới đất bị đạn 
cày tóe lên.Tên săn trộm liền bỏ mặc tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạu 
đi xa tít. 


Hồ Dương cảm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi: " Mẹ nó chứ, cái thứ nàu 
bắn một phát lại phải nạp đạn thêm một lần, nếu không thằng oắt con kia làm sao chạu 
được. Nào, tôi kéo anh lên, anh cũng nặng thật đấu! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Sao anh chậm thế? " 


Hồ Dương đáp: " Ai hùng hục như anh đâu chứ? Tôi còn phải để lại kú hiệu dọc đường, nếu 
không bọn Kha Khắc làm sao tìm được! Có điều cũng còn may, mọi người đại nạn mà không 
chết." Anh ta đút tay vào túi mò mò một lúc lâu mới rút ra được nữa bao thuốc nhăn nhúm dúm 
dó, móc ra một điếu rồi đưa tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba lắc đầu từ 
chối, Hồ Dương liền tự châm một điếu, rồi đứng ở cửa hang chờ Kha Khắc, Trương Lập ra. 


Hồ Dương vặn vặn bộ đàm vô tuyến, cười khổ nói: " Không biết có phải hỏng rồi hay không 
nữa, sao vẫn không thấy tín hiệu nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Có lẽ tại khoảng cách xa quá, chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao 
xa trong lòng sông băng ấu, trời sắp tối rồi còn gì." 


Hồ Dương điềm đạm nhìn Trác Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi: " Anh thấu bọn đó thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: " Rõ ràng bọn chúng không phải hoảng loạn chạy vào đây, mà là cố Ú 
dẫn dụ chúng ta đi vào động băng, có lẽ là đã quyết giết chúng ta bằng được, nhưng rốt cuộc là 
tại sao thì tôi chịu không biết." 


Hồ Dương rít mạnh hai hơi thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, vâng trăng hình móc câu đang 
treo lơ lửng trên bầu trời xam xám, giọng anh ta khàn khàn: " Là Hồ Lang." 


Trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách 
"Hồ Lang? Em trai anh à? "Trác Mộc Cường Ba thắc mắc. 


Hồ Dương nghe vậy lập tức sặc khói thuốc, lớn tiếng ho lên sù sụ, một lúc lâu sau mới trở lại 
bình thường, lắc đầu xua tay lia lịa nói: " Không phải Hồ trong họ Hồ, là mà Hồ trong hồ lụ, Hồ 
Lang là tên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý đặt cho một nhóm săn trộm đặc biệt từ gần mười 
năm nay.Hành tung của bọn chúng rất bí ấn, giảo hoạt như cáo, tính tình hung hăng, tham lam 
như sói. Mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương Tây Tạng đặc biệt lớn, 
làm các bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ú, đã phái nhiều đội kiểm lâm giàu 
kinh nghiệm tới đây, mấy lần lùng sục trên quy mô lớn đều không phát hiện ra bọn chúng, thế 
nhưng bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy hoạt động thường kỳ trong khu vực 
không người ở Khả Khả Tây Lý.Bọn người này không giống với phần tử săn trộm thông thường, 
phân công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức, hơn nữa tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú 
trong khu vực không bóng người này đã cả một thời gian dài, đến nỗi còn thông thuộc địa hình 
địa mạo Khả Khả Tây Lụ hơn cả các thành viên đội tuần tra núi Khả Khả Tây Lý nữa.Theo một 
số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng hai đến ba tên, bảu năm trước thì khoảng 
năm tên, năm năm trước đã phát triển lên đến mười đến mười hai tên rồi, giờ rốt cuộc có bao 


Trang 143/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiêu người thì khó nói lắm, nhưng dựa vào rác rưởi thực phẩm bọn chúng bỏ lại hiện trường 
hoạt động săn trộm thì mỗi lần hành động đều có khoảng mười người. Thời kỳ đầu khi gặp phải 
đội tuần tra núi hoặc đội khảo sát khoa học, bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy, càng về sau 
quân số càng nhiều, vũ khí của chúng cũng không ngừng được cải tiến, giờ thì gần như đã không 
sợ đội tuần tra nữa rồi, ngược lại các thành viên đội tuần tra mỗi lần đi tuần đều cảm thấy nguụ 
hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay, đã mấy lần có một người hoặc cả tiểu đội thuộc đội tuần tra 
núi mất tích ở Khả Khả Tây Lú, không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích gì." 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: " Có thể đều bị chôn vùi trong những động băng này cũng nên." 


"AI " Hồ Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, gợi ý này lần đầu tiên đánh đúng 
vào suy nghĩ của anh ta.Hỏồ Dương bắt đầu hồi tưởng lại, lần đầu tiên vào động băng, đội khảo 
sát khoa học cũng là bị một số đầu mối kỳ dị dẫn dụ tiến sâu vào bên trong, anh ta lắm bẩm: " 
Lẽ nào đúng là như vậy? Bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và những nguy hiểm rải khắp 
trong hang băng để giết các thành viên đội tuần tra núi và đội khảo sát ư? " 


Trác Mộc Cường Ba ngồi thẳng người dậy, ngón tau gõ đều đều: " Có khả năng nàu không? 
Anh thử nghĩ coi, những người bọn chúng muốn đối phó là thành viên đội khảo sát khoa học và 
đội tuần tra núi, toàn là người chống phá hoạt động săn bắn linh dương Tây Tạng trái phép.Nếu 
giả thiết, bọn chúng muốn tạo ra một bầu không khí chết chóc nguy hiểm ở khu vực này, cảm 
tưởng như người nào vào đó đều không thể sống trở ra vậu, như thế, đối với việc săn trộm của 
chúng mà nói...." 


"Chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương Tây Tạng ở khu vực đó! " Hồ Dương tròn mắt lên 
nhìn Trác Mộc Cường Ba như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. 


Trác Mộc Cường Ba xua tay nói: "Tôi chỉ đoán bừa thế thôi." 


Hồ Dương nói: " Không, khả năng anh đưa ra rất lớn, có lẽ bọn chúng thật sự nghĩ như vậu 
đấy.Bởi vì quân số càng lúc càng đông thì nhất định sẽ gặp phải đội tuần tra núi, muốn an toàn 
săn bắn trộm thì nhất định cần phải vạch ra một khu vực mà cả đội tuần tra cũng không dám 
tiến vào, mà nơi đó lại là nơi lũ linh dương Tây Tạng nhất định phải đi qua trên con đường di trú 
tránh đông của mình, vậy thì bọn chúng có thể thỏa sức săn bắn rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Nhưng anh làm sao biết được chúng là người của Hồ Lang, mà không 
phải bọn săn trộm thông thường chứ? ” 


Hồ Dương nói: "Từ một số chỉ tiết làm tôi liên tưởng đến Hồ Lang.Bọn chúng rất thông thuộc 
địa hình, điểm này thì chúng ta đều thấu rất rõ, bọn chúng không đơn thuần là muốn tấu thoát, 
mà còn muốn giết chết chúng ta nữa, chứng tỏ bọn chúng không phải lũ săn trộm thông thường, 
mà rõ là một đám liều mạng, đây là tàn nhẫn; bọn chúng chạy vào động băng một thời gian dài 
như thế, vậu mà không kêu không nói, cứ lặng lẽ dẫn dụ chúng ta, đây là ấn nhẫn; bọn chúng 
muốn dẫn dụ chúng ta vào hang chuột, bất chấp phải hụ sinh sinh mạng của đồng bọn làm mồi 
câu, đây là âm độc.Vừa tàn nhẫn, vừa ẩn nhẫn, vừa âm độc, chỉ có thể là Hồ Lang thôi.Hơn 
nữa..." anh ta cảm khẩu tiểu liên của tên trộm bỏ lại, tháo băng đạn ra, cảm một viên lên nói, 
Đây là đạn nổ, ngoại trừ vỏ đạn ra, bản thân viên đạn còn chia thành đầu đạn và thân đạn nữa, 
khi bắn trúng mục tiêu, giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ, khi nén tới 
một mức độ nhất định sẽ gâu nổ. Thứ này thuộc loại vũ khí sát thương cao, dù không bắn trúng 
chỗ trọng vếu, cũng có thể là nội tạng anh nổ nát bấy ra.Bởi vì bọn săn trộm cần bộ da linh 


Là 


Trang 144/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dương hoàn chỉnh, nên dùng loại đạn này là lựa chọn tết nhất, nhưng thứ đạn này rất khó kiếm, 
vì vậu bọn săn trộm thông thường không sử dụng đâu." 


Cuối cùng, Trương Lập và Kha Khắc cũng ra khỏi hang động. Kha Khắc thở phào một hơi nói: 
"Cuối cùng cũng ra được tồi. " 


Trương Lập hỏi: "Người đâu? ” Tình lực của anh ta cũng đã hồi phục không ít. 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Chạy một tên, chết một tên." Gã đột nhiên hỏi Hồ Dương: ” Anh 
cũng cảm thấy hai người bị bọn chuột đồng cắn chết kia chính là đồng bọn của chúng? " 


Hồ Dương nói: " Ừm, từ những gì Kha Khắc nhìn thấu thì có lẽ là vậu. Hoặc là người mới nhập 
bọn, cũng có thể là người bị chúng nghi ngờ phản bội, tóm lại là chúng ra tay tàn ác quá, dù là 
xử kẻ phản bội thì cũng đâu cần dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy chứ? " 


Trương Lập phải nghĩ một lúc mới hiểu được, nhưng Kha Khắc thì vẫn không hiểu: " Các anh 
đang nói gì thế? " 


Hồ Dương tiếp: "Chúng tôi nói gì cũng không quan trọng, việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách 
liên lạc với bọn lão Tiêu. Bộ đàm của anh có tín hiệu không? " 


Kha Khác lắc đầu: " Không, hay chúng ta thử đi vòng qua tìm bọn họ xem? " 


Hồ Dương phải đối: " Không, xem ra trời sắp có bão tuyết rồi, ở vùng băng tuyết mênh mông 
này, người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết thôi.Chúng ta tạm thời tránh bão trong 
hang động này đã." Anh ta đá vào cửa hang, gằn giọng nói: " Cửa hang này sao lại không dốc 
xuống nhỉ? " 


Bốn người đốt một đống lửa trong hang, ngoài ngọn lửa ra, mọi thứ vẫn ụ nguyên như cũ, Trác 
Mộc Cường Ba ngồi dựa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức, vận mệnh dường như 
đã nảy sinh một vòng xoay kỳ diệu. Trác Mộc Cường Ba cầm khẩu súng lên, nói: "Súng của bọn 
ăn trộm rất giống súng trường AMD của Hungarv, trước sau đều có tay cầm, hộp đạn nằm giữa, 
đường kính nòng to hơn AMD một chút, chắc là để sử dụng đạn nổ.Súng này là loại tự lắp ráp 
chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng, nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng cha 
nào cải tạo khẩu súng này tuyệt đối là một chuyên gia về súng ống, đạn chắc là đi mua, nghe nói 
là sang Nga có thể kiếm được loại đạn này đấu." 


Kha Khắc nói: " Nếu lúc đó người cầm súng tiểu liên giảm thanh là Trương Lập chứ không phải 
anh Cường, thằng oắt đó nhất định chạy không thoát đâu." 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại nhìn Kha Khắc, nhìn ánh mắt sâu sắc đó rõ ràng là 
gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã hỏi: "Tổ chức Hồ Lang không chỉ có bốn người, hắn chạu 
thoát liệu có..." 


"Không sai, vì vậu chúng ta cần phải phòng họa khi chưa xảy ra..." Hồ Dương chỉ vào hai đống 
lửa bên ngoài cửa hang." Xăng trong súng phun lửa của tôi đã ít rồi, sao còn phải đốt thêm hai 
đống nữa làm gì.Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi và lão Tiêu đã ước định, trên đồng hoang 
mà thấu ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm thì đó chính là tôi; thứ hai, có thể che mắt kẻ 
địch, khiến bọn chúng tưởng rằng chúng ta có rất nhiều người. " 


Trang 145/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: " Lần đầu tiên gặp đội trưởng Hồ Dương, tôi có cảm giác anh 
là một kẻ thô lỗ, giờ thì càng lúc càng phát hiện ra, đội trưởng là người rất có sách lược." 


Hồ Dương thờ ơ nói: " Sách lược gì đâu chứ, đây chẳng qua chỉ là một chút kinh nghiệm mà 
thôi, sau nhiều lần đi sượt qua vai người chết, bất kể làm chuyện gì anh cũng sẽ cực kỳ cẩn 
thận.Có điều Trác Mộc Cường Ba à, tôi nói thực lòng, anh đúng là một nhân tài thám hiểm 
đấy.Đương nhiên, ưu thế hình thể của anh thì không cần nhắc đến, chúng ta không nói đâu xa, 
cứ nhìn Trương Lập xem, anh ta là đặc cảnh, được huấn luyện đặc biệt, thân thủ và phản ứng 
vượt xa người bình thường, nhưng trong môi trường lạ lẫm, khả năng phản ứng và đảm thức của 
anh ta hoàn toàn không bì được với anh. Thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của một 
con người, không phải huấn luyện là huấn luyện ra được, chẳng hạn như cảm giác được nguy 
hiểm tới gần, sinh ra là anh đã có, mà sự thực thì người có bản lĩnh như vậy quả thực đã ít lại 
quá ít.Bây giờ anh vừa hơn bốn mươi, trẻ trung khỏe mạnh, làm ăn cũng rất lớn rồi, ngày ngày 
sống cuộc sống lập ởi lập lại có gì hay đâu chứ, chi bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của 
chúng tôi, bọn tôi chuyên tiến hành khảo sát ở các vùng hiểm vếu, rất cần nhân tài như anh 
đấy." 


Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới cười cười nói: " Để sau khi trở về, tôi sẽ nghĩ 
về chuyện này." Đồng thời trong bụng gã cũng thảm nhủ: " Có nên nói cho thằng cha đội 
trưởng này chuyện mình đang thực hiện không nhỉ? " gã nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn lắc lắc 
đầu. 


Trước khi đống lửa sắp lựi tắt, bọn lão Tiêu quả nhiên đã tìm tới nơi, giờ thì họ mới biết, thì ra 
chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần tám ki lô mét.Mấy người bọn lão Tiêu không gặp phải 
chuyện gì, nghe Hỏ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi, lúc Hồ 
Dương kể tới đoạn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động, kỳ quan bên trong cũng bị 
cho nổ, ai nấy đều vỗ đùi tiếc nuối. Trác Mộc Cường Ba tranh thủ thời cơ đưa đống tinh thể nhặt 
được dưới cầu băng cho lão Tiêu xem, vừa nhìn lão Tiêu đã nói: " Đây là ngọc Khả Khả Tây Lú, 
vùng này có rất nhiều núi lửa, các khoáng vật như đồng, thiếc, kẽm, cobalt, niken, ma giê bị 
nung chảy rồi kết tỉnh thì thành thứ này, loại bình thường thôi, chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một 
chút.Ở đâu thuộc mạch núi Côn Luân, mà ngọc Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi rồi, nếu anh 
mà nhặt được một miếng ngọc Côn Luân thượng đắng thì mới gọi là bảo bối cơ." Trác Mộc 
Cường Ba chỉ mỉm cười, như thế này đã là đủ cho gã rồi. 


Đội xe cắm trại nghỉ chân bên ngoài một đêm, nhưng không có chuyện gì mới xảy ra, Trác Mộc 
Cường Ba trờ về đại bản doanh của đội khảo sát đợi vài ngày, nhưng không hề có dấu vết gì của 
bọn Hồ Lang xuất hiện.Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp viện tới đích đến của 
chuyến đi, là trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. 


Hồ Dương vì vội đi báo cáo chuyện bất ngờ xảy ra trong lần khảo sát này, phải đến trạm bảo hộ 
tự nhiên Cách Nhĩ Mộc để liên lạc với thế giới bên ngoài, nên cũng đi cùng xe với Trác Mộc 
Cường Ba và Trương Lập luôn. Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa xe giới thiệu: ” Vòng qua ngọn núi 
nhỏ này thì có thể trông thấy trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách rồi đấy, đây còn là trạm trung 
chuyển tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên Khả Khả Tây Lụ nữa, vòng qua là có thể trông thấy 
mấy cái gò đất phình 1, cũng có thể coi là đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng này, anh 
không thể trông thấu ở nơi nào khác đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba không hiểu là vì sắp tìm được cuốn nhật kú có thể chỉ đường kia hay là vì 


Trang 146/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sắp gặp được Đường Mẫn đã xa cách mấy ngày, tâm trạng hưng phấn lạ thường.Gã hạ kính xe 
xuống, để mặc khí lạnh ùa vào trong xe, lớn tiếng hồ hởi nói: " Mẫn Mẫn ở ngay quả núi đối 
diện chúng ta thôi, cô ấy đang ra đón chúng ta đó, tôi cảm giác được mài ” 


Trương Lập thầm nhủ: "Không cần phải khoa trương như vậy chứ, trên đời này làm gì có 
chuyện tâm linh tương thông quái quửủ gì đó, xem ra Cường Ba thiếu gia trúng độc nặng lắm rồi." 


Xe vừa đi vào thung lũng, mấy căn nhà bằng gạch mộc của trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách đã 
lờ mờ hiện ra, bóng người đứng trong gió lạnh cắt da cắt thịt, mong ngóng chờ đợi kia chẳng 
phải Đường Mẫn thì còn ai vào đây được nữal Cô khoác áo lông cáo trắng như tuyết, từ xa đã 
vẫu vẫy đôi tay nhỏ nhắn, trông thanh nhã như thiên nga đang múa vậy.Trác Mộc Cường Ba 
không đợi xe đi tới đó, đã đầy cửa nhảy vù xuống, lớn tiếng gọi tên Đường Mẫn rồi chạy ào qua. 
Nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, Hỏ Dương phảng phất như lại trở về thời tuổi trẻ cuồng 
nhiệt cuả mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, nói những lời ngọt ngào nghe mãi mà không chán, 
cảm nhận nhịp tim của nhau, dường như hai người này là phải như vậy, phải áp sát vào nhau thì 
mới có thể coi là thực sự đang sống. Trác Mộc Cường Ba lau nước mắt trên mặt Đường Mẫn, 
nâng niu vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô, nhìn chăm chú, nhìn mãi cũng không thấy đủ, 
nét mặt gã quả thực đúng là như cảm giác nâng trên tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng lại sợ 
tan mất vậu."Khụ Khụ" Hỏ Dương xưa nay vốn không để ú đến những chuyện phong hoa tuyết 
nguyệt nàu, anh ta chỉ muốn hỏi một câu, để trong lòng thì khó chịu, nên phải hỏi ngay để còn 
lên đường tiếp: " Nhóc con, tôi hỏi cô, sao cô lại dẫn bọn họ đi con đường xuyên qua Khả Khả 
Tây Lý như thế? 


Lần trước cô đi với ai hả? Cô có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào không? Suứt nữa là cô toi 
mạng rồi đấy." 


Đường Mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương, gã đàn ông râu ria xồm xoàm mặt mày hung hãn nàu 
rất giống thổ phỉ trong mấy phim thời xưa. Trác Mộc Cường Ba vội vàng giới thiệu, đây là đội 
trưởng đội khảo sát khoa học Hồ Dương, đã cứu mạng ba người bọn họ, Đường Mẫn, giờ mới 
ngây thơ nói: "Tôi có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào đâu.Vì lần trước cũng ở Trị Đa đi 
theo một đội xe vào Khả Khả Tây Lụ mà, lần ấy cảm giác đường đi rất bình an." 


Hồ Dương hỏi luôn: " Đội xe nào vậy? ” 


Đường Mẫn nói: " Tôi không biết, nhưng đội trưởng của họ gọi là Vinh Trát Vượng Mẫu, anh ta 
cư xử hòa nhã lắm." 


"Ôi chà! " Hồ Dương vỗ đùi nói, " Chẳng trách cô lại đi con đường ấu, Vinh Trát Vượng Mẫu là 
cơn gió ở Khả Khả Tây Lụ nàu, đội nghiên cứu địa chất Thanh Hải bọn họ đương nhiên là hiểu 
rõ Khả Khả Tây Lụ hơn ai hết rồi.m, mùa xuân là bọn họ đến điều tra nghiên cứu, rồi ở Khả 
Khả Tây Lý cả mùa hè, thì ra là vậu. Lần nàu mấy người mạng lớn đấy, tôi nghĩ, chắc lần sau 
mấy người cũng không mang sinh mạng ra giỡn như vậy nữa đâu nhỉ.Được tồi, tôi đi trước đã, 
mấy người có thể ở đây đợi thêm vài ngày nữa, chờ sức khỏe hồi phục kha khá rồi hãy đi. Ở đâu 
là trạm trung chuyển của đội tiếp viện, thực phẩm đỏ đạc trong kho đủ cho mấy người dùng nửa 
năm cũng không hết." Hồ Dương nói đi là đi luôn, Trác Mộc Cường Ba nhìn theo dáng lưng anh 
ta, nói với Đường Mẫn: "Nhìn đội trưởng Hồ hung hăng như thế, nhưng con người anh ta tốt 
lắm đấy, lại rất có kinh nghiệm khảo sát vùng hoang dã nữa. Phải rồi, mấy ngày nay em thế 
nào... 


Trang 147/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập đứng trước cửa trạm cứu hộ hét toáng lên: " Có thể vào trong này nói chuyện được 
không, bên ngoài gió lớn lắm! " 


Trạm cứu hộ chỉ có ba người, vợ chồng bác sĩ Đinh Minh, Lư Lệ, cả hai đều là người Thanh Hải, 
ôm tình cảm vô hạn với Khả Khả Tây Lý mà tự nguyện đến nơi hoang sơ không người lui tới 
này, làm một mạch sáu năm liền, còn có một bác sĩ nữa tên là Trần Thần, cũng tự nguyện tới 
đây làm việc.Bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo hộ tự nhiên, bình thường có ba đội tuần tra núi 
luân lưu tới đồn trú, thực ra cũng có thể tính vào làm một, bởi vì đội xe tiếp viện cũng phải trung 
chuyển ở đây, cứ mỗi ba tháng đều có một đội xe tiếp viện chở các vật tư đến, chỉ có mùa đông 
đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm mới tới. 


Một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể, Trác Mộc Cường Ba 
và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Thì ra Đường 
Mẫn cũng vừa mới khỏe bệnh không lâu, ba ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Còn đội tuần 
tra núi thì đã xuất phát từ năm ngày trước, có lần thì năm ba ngày, có lần tới nửa tháng cũng 
chưa thấy trở lại. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi, chờ đội tuần tra núi và bọn Trác 
Mộc Cường Ba. Cả ba bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký Đường Mẫn 
nhắc tới, mặc dầu lúc đó cả ba người cùng tham gia cấp cứu cho Đường Thọ. Nhớ lại, bác sĩ 
Định Minh vẫn còn chưa hết sợ: "Thể lực anh ấu đã cạn sạch, nhưng vẫn ra sức vùng vẫu, đó 
mới là liều mạng thực sự, tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là thứ gì có thể khiến một 
người sợ tới mức đó cơ chứ.Còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về, người nào người 
ấu mặt lạnh như băng, giống như là gặp ma vậy, về sau tôi có dò hỏi mãi, nhưng bọn họ đều 
ngậm chặt miệng không chịu nhắc đến chuyện này.Mãi sau đó khi tôi cấp cứu cho một người 
trong đội tuần tra, mới nghe được đôi câu ba lời ở chỗ anh ta, nghe đâu bảo lúc đó cái xe của 
Đường Thọ, làm người ta nhìn mà rởn hết tóc gáy. " 


"Rồn hết tóc gáy? " Trương Lập lập lại từ này, thầm nhủ: "Cái xe thế nào mà khiến người ta rởn 
hết tóc gáy lên được nhỉ? 


“Tôi không khoa trương chút nào đâu, đây là nguyên văn đấy, anh ta nói như vậy với tôi, còn 
bảo đừng hỏi tiếp nữa, nói là bọn họ đều không muốn nhớ lại chuyện này, cũng không muốn 
làm nhiều người hoảng sợ." Bác sĩ Đinh kể xong, đưa mắt nhìn ba kẻ lữ hành, trong mắt thoáng 
lên vẻ bất an kỳ dị, đủ cho cả ba đều lạnh buốt sống lưng. 


" Được rồi, được rồi, thực ra chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi, chứ không biết tình hình thực tế 
lúc đó thế nào. Nào, các anh uống thêm chút nữa đi, tôi chuẩn bị giường chiếu hết rồi đấy. Chà 
chà, nói thực lòng nhé, chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không đông vui thế nàu đấy." Giọng nói của Lư 
Lệ hết sức ôn hòa, sống ở nơi khắc khiệt thế nàu nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười được, cô và 
chồng cô, cả hai đều tràn trẻ nhiệt tình với cuộc sống. 


“Tin tin” một tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy, Lư Lệ nói: " Ôi chà, nói 
Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi, nhất định là bọn họ trở lại rồi, hụ vọng là tổ của Mã đội trưởng 
mà các anh muốn tìm." 


Mã Chiếm Hào mắt hổ quắc lên, mũi to miệng rộng, mặt đen như than, tay thô như bê tông cốt 
thép, vừa nhìn đã biết là con người kiên cường rắn rỏi lại hào sảng. Sau khi làm hai tợp rượu 
Thanh Khoa, gương mặt đen đúa kia dần ửng lên sắc đỏ." Anh nói mọi người muốn tìm cái gì? " 
giọng tau đội trưởng Mã này vừa khàn vừa trầm, nghe rất giống một người nói trong cái hũ." 


Trang 148/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhật kự? Bọn chúng tôi toàn là người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật kú cả đâu." 


Đường Mẫn sốt ruột tranh lời: " Nhưng nhất định là có, anh nghĩ lại xem nào. Là một quuển 
nhật ký bìa da màu đen, dầu hơn bình thường một chút, giống như quyển sách ấu..." 


"Cô....cô nói cái gì! Nói lại xem nào! " Sắc mặt Mã Chiếm Hào đột nhiên trở nên căng thẳng, 
chỉ tau vào mặt Đường Mẫn, lắp bắp hỏi: " Cô, cô nói...có phải là một quyển số bìa da đen, bên 
trên có chữ vàng, dày...dàu chừng này không? " 


Đường Mẫn hoan hỉ reo lên: " Phải rồi, phải rồi, đó là nhật kú của anh trai tôi, anh thấy rồi à? 
Nhất định là anh trông thấy rồi, có phải không? ” 


Chẳng ngờ Mã Chiếm Hào đột nhiên chụp lấu tay Đường Mẫn, hét lên: " Đó, đó là nhật kú hả? 
Quyển nhật kú vốn là của anh trai cô hả? Cô lập tức nói cho tôi biết, cuốn nhật ký ấu vốn lai lịch 
thế nào? Nó là cái quái gì? Rốt cuộc nó là chuyện gì? " 


Cuốn nhật ký chết chóc. 


Đường Mẫn nhất thời bị sự biến bất ngờ này làm cho luống cuống không biết phải làm sao, Trác 
Mộc Cường Ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt cổ tay Mã Chiếm Hào. Trương Lập nhận ra tinh thần 
Mã Chiếm Hào hơi kích động quá độ, bèn khuyên giải: " Có chuyện gì từ từ nói, đội trưởng Mã, 
anh đừng kích động, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho chúng tôi nghe được không? " 


Mã Chiến Hào rút tay về, rồi lại hằn học chụp lấy Trương Lập, dùng sức lắc mạnh: "Anh biết gì 
hả? Anh biết gì chứ? Cái thứ ấy đã hại chết năm mạng người rồi đói! " 


Ba người nghi hoặc nhìn nhau, giây lát sau Trác Mộc Cường ba mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện là thế 
nào? " Hai vợ chồng Đinh Minh, Lư Lệ cũng chạy tới an ủi Mã Chiếm Hào, anh ta mới dân dần 
bình tĩnh lại. 


Mã Chiếm Hào đau đớn nhớ lại: " Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó là ở trong tay Đôi Vượng, 
khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người, những lúc nghỉ khi ra ngoài 
tuần tra, hay trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ thích một mình ngồi một chỗ, các anh biết 
đấu, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ở Khả Khả Tây Lý 
này chỗ nào cũng là mãnh thú hoang dã, hơn nữa bọn săn trộm cũng thoắt ẩn thoát hiện như 
bóng ma, một mình tách rời tập thể sẽ rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của dã thú 
và bọn săn trộm. Lúc tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện lúc nào anh ta cũng đang xem cái thứ 
màu đen đó, tôi còn tưởng đó là sách nữa. Về sau có một lần, tôi lớn tiếng phê bình anh ta một 
trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách ấy ra, nhưng Đôi Vượng sống chết cũng không 
chịu thừa nhận, để không ảnh hưởng sự gắn kết giữa các đội viên, chuyện đó rồi tôi cũng bỏ 
qua, không trừng phạt gì anh ta hết. Thế nhưng...thế nhưng...thế nhưng sáng sớm hôm sau, 
chúng tôi đã tìm thấu thi thể cứng đờ của anh ta trong đống tuyết ngay phía trước doanh trại." 


Trương Lập ngồi thẳng người dậy hỏi: " Làm sao mà chết? " 


Đội trưởng Mã đưa mắt nhìn Đinh Minh, bác sĩ Đinh liền nói: "Sau khi khám nghiệm tử thi Đôi 
Vượng, chúng tôi không phát hiện vết thương cũng như bệnh tật gì, anh ta bị chết cóng.” 


Lúc tử thi của Đôi Vượng được phát hiện thì đã bị tuyết phủ lấp quá nữa, miệng anh ta hé mở 
như muốn nói điều gì đó.Quần áo anh ta không biết vì lý do gì mà lại để hết cả trong lều, ban 


Trang 149/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đêm ở Khả Khả Tây Lý, nhiệt độ âm mười mấy độ C có thể làm đông cứng mọi thứ trên đời 
này. Mã Chiếm Hào vô cùng hối hận, có lẽ mình không nên trách mắng Đôi Vượng như vậy, 
cậu ta là một đội viên rất tốt, vậu mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, 
Mã Chiếm Hào vẫn còn áu náy không vên, hai tau anh ta ụp lên mặt, hồi lâu mới kể tiếp: " 
Người thứ hai là Trần Dũng Quân, anh chàng người Đông Bắc này đến đội tuần tra của chúng 
tôi đã được hai năm, trong một lần truy bắt bọn săn trộm đã kết thành chiến hữu thân thiết với 
Đôi Vượng. Sau khi Đôi Vượng chết, thì tôi không thấy cuốn sách màu đen kia đâu nữa, ừm, 
cuốn nhật kứ mới đúng, lúc đó tôi cũng không chú ý lắm. Nhưng hành vi của Trần Dũng Quân 
lại trở nên thậm thà thậm thụt, mấy lần anh ta nhìn thấy tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối 
cùng vẫn là im lặng, mới đầu tôi cũng tưởng là Trần Dũng Quân chẳng qua chỉ thương tâm trước 
cái chết của Đôi Vượng. Nhưng hôm sau, lúc đi tuần tra, tôi rõ ràng nhìn thấu anh ta giấu cuốn 
số đó vào ngực, tôi cũng từng hoài nghi anh ta đã giết Đôi Vượng vì cuốn số này, nhưng dù sao 
thì tôi không thể nào tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà Trần Dũng Quân lại giết chết 
người bạn sinh tử chỉ giao của mình được. Ai ngờ đâu, đêm hôm sau, Trần Dũng Quân cũng bị 
chết cóng, cuốn nhật ký kia đã không cánh mà ba.” 


Hai ngày chết mất hai thành viên đội tuần tra, đây là chuyện hết sức lụ kỳ, Mã Chiếm Hào tức 
khắc hạ lệnh trở về trạm kiểm lâm, tất cả đều phải đợi tới khi sự tình được làm rõ rồi tính sau. 
Mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích, Mã Chiếm 
Hào lấy làm kinh hoàng, bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến liên lạc với các thành 
viên mất tích, chỉ còn cách chia nhau đi tìm, kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy ba người 
mất tích đó chui vào một hang động băng! Theo báo cáo, bọn họ đã đuổi kịp ba người kia, 
nhưng hét gọi mà ba người đó chẳng những không chịu dừng bước, ngược lại còn chạu càng 
nhanh hơn, đuổi đến khi bọn họ chạy vào động băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truụ 
theo nữa.Ba người đó vừa chạy, vừa thỉnh thoảng lại lấy một cuốn sách bìa da màu đen ra lật 
xem, tình hình thật khiến người ta vô cùng nghỉ hoặc. 


"Các anh có biết không hả? Người vào hang động băng, xưa nay chưa có ai sống mà trở ra 
được.Vì vậu tôi nhất định phải hỏi cô, cô Đường, trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc viết những gì? 
Tại sao năm thành viên trong đội của tôi người thì chết người thì mất tích? Cô có thể trả lời tôi 
được không? " Mã Chiếm Hào cuối cùng cũng lớn tiếng chất vấn. 


Đường Mẫn sợ hãi đáp: " Có gì đâu chứ? Đó chỉ là cuốn nhật kú lữ hành của anh trai tôi thôi mà, 
chỉ...chỉ ghi chép lại những chuyện anh ấy gặp trên đường, thật sự là chẳng có gì cả! Tôi nghĩ, 
tôi vô cùng đau lòng trước chuyện những thành viên trong đội của anh gặp phải, nhưng nhất 
định là không liên quan gì tới cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu." 


"Làm sao lại không liên quan được! Đến phút cuối cùng bọn họ đều xem nó cả cơ mà” Mã 
Chiến Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đưa 
mắt nhìn nhau, giờ đâu người hiểu được chuyện này e là chỉ có hai người bọn họ mà thôi, bởi vì 
họ cũng là những kẻ sống sót ra khỏi hang băng. 


Trương Lập lầm bẩm nói: "Nói như vậy thì cuốn nhật kú kia đã mất tích cùng với ba người trong 
đội tuần tra của anh rồi." 


Trác Mộc Cường Ba khe khẽ kéo vạt áo Đường Mẫn, ra hiệu cho cô đừng cãi lại Mã Chiếm Hào 
nữa, sau đó Trương Lập an ủi Mã Chiếm Hào vài câu, đoạn hỏi: " Chuyện đó xảy ra sau khi các 
anh tìm thấy Đường Thọ bao lâu? " 


Trang 150/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mã Chiếm Hào đáp: " Chừng hơn một tháng." 


Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác: "Phải rồi, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh 
tìm được Đường Thọ, lại tìm thấu cả xe của anh ta nữa, thấy bảo chiếc xa của Đường Thọ lúc đó 
trông cực kỳ đáng sợ, anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ hơn được không? " 


Mã Chiếm Hào đột nhiên giật bắn mình, mở to cặp mắt đầy vẻ hoảng sợ hỏi: " Tại sao lại hỏi 
chuyện này? Các anh muốn biết chuyện gì hả? " 


Trương Lập chỉ tau vào Đường Mẫn nói: " Cô này là em gái ruột của Đường Thọ, cô ấy muốn 
biết tình hình anh trai mình lúc đó, bác sĩ bảo, điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc điều trị của 
anh trai cô ấu." 


Mã Chiếm Hào bán tín bán nghi nhìn Đường Mẫn, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường Ba đang hết sức 


thân thiết với cô, thấp giọng nói: " Được rồi, vậy thì tôi chỉ nói với hai người này thôi." Trương 
Lập và hai vị bác sĩ liền biết ú lùi ra ngoài. 


Mã Chiếm Hào trầm giọng nói: " Tôi có thể kể cho hai người biết những gì mình trông thấy 
ngày hôm đó, còn hai người nghĩ thế nào thì tùu. Đằng nào những gì tôi nói cũng là sự thật." 


Đường Mẫn gật gật đầu, Mã Chiếm Hào liền nói: " Lúc phát hiện ra anh trai cô, anh ta chỉ lập đi 
lập lại có một câu, bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi! Nét mặt hoảng loạn đó cả đời này tôi 
vẫn còn nhớ rõ, lúc đó chúng tôi ngỡ là anh ta đã gặp phải Hồ Lang ở Khả Khả Tây Lụ, hai 
người biết Hồ Lang là gì không? Là một tổ chức săn trộm." Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, ra 
hiệu cho anh ta bỏ qua phần giới thiệu về Hồ Lang, Mã Chiếm Hào liền tiếp tục: "Tuy nhìn anh 
ta có vẻ tiểu tụu mệt mỏi, cũng đã chạy cả một quãng đường dài, nhưng chỉ tùy tiện dựa vào đôi 
chân thì không thể tùy tiện chạy bừa bãi ở Khả Khả Tây Lụ này được, chúng tôi biết nhất định 
anh ta có xe, chỉ là không biết cái xe đó vứt ở đâu mà thôi. Một nhóm đưa anh ta trờ về trạm 
cứu hộ, còn một nhóm khác lại tiếp tục đi theo tuyến đường điều tra, hai ngày sau chúng tôi 
phát hiện ra chiếc xe anh trai cô bỏ lại, thật không ngờ là lại cách xa đến thế, mà.....chiếc xe 
đó....chiếc xe đó khiến người ta nhìn qua một lần thì không thể nào quên nổi! " 


Mã Chiếm Hào liếm cặp môi khô khốc, nói tiếp: " Khắp xe đều là thương tích, không biết là đã 
bị lật bao nhiêu lần rồi, đáng sợ nhất là, dường như nó vừa được rửa qua một lần, rửa bằng máu. 
Cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào tay có thể chạm đến chỗ đó đều là máu, những 
chỗ máu đã khô ấy phát ra mùi tanh khó ngửi vô cùng. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn chúng 
tôi phát hiện, đáng sợ hơn nữa là, chiếc xe đó dường như bị con gì đó cắn, ống thép ở tấm chắn 
phía trước và phía sau đều bị cắn xé biến dạng, khắp thân xe chỗ nào cũng có dấu vết bị cào 
cấu, là vết vuốt sắc để lại. Hàng ghế sau hoàn toàn bị cào nát, phía sau ghế lái có ba lớp lưới 
thép phòng hộ cũng bị giật cho méo mó hình dạng. Lúc ấy, chúng tôi mới cảm thấy thủ phạm e 
rằng không đơn giản chỉ là Hồ Lang mà là một loại động vật, không biết Đường Thọ đã mang ở 
đâu về một loại động vật, và để chúng chạy thoát khỏi xe. Khi chúng tôi kiểm tra chiếc xe đó, lại 
phát hiện nó đã được cải tạo lắp thêm bốn bình xăng, tổng lượng xăng ước tính phải lên tới 500 
lít, đủ để anh ta đi chặng đường hài hai nghìn câu số, vì vậu chúng tôi không sao đoán được anh 
ta từ đâu đến cả. Con mẹ nó, cảnh tượng đó anh mà trông thấy nhất định sẽ không thể nào 
quên, đúng là một chuyện đầy máu tanh và mười phần quái dị." 


Đường Mẫn rúc người vào lòng Trác Mộc Cường Ba, thấp giọng nói: "Em không muốn nghe 


Trang 151/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nưa. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện dài dòng lủng củng của 
Mã Chiếm Hào. Gã biết rõ, anh chàng đội trưởng nàu mà dẫn đường thì có lẽ là thuộc vào hạng 
cao thủ nhất lưu, nhưng muốn anh ta kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ gặp phải ngày hôm đó, 
chỉ sợ phải tốn mất mấy ngày cũng không chừng, huống hồ gã đã biết việc cuốn nhật kú không 
thể cso chuuển biến gì mới, lúc này điều duy nhất phải làm chính là rời khỏi đâu trở về Lhasa 
trước khi thời tiết xấu thêm nữa. Ba người cả cơm trưa cũng không kịp ăn đã khẩn thiết đòi đi, 
đội tuần tra đành phái một chiếc xe và hai thành viên dày dạn kinh nghiệm đưa họ rời khỏi trạm 
cứu hộ. 


Cùng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba rời đi, sâu trong một khu vực không người ở Khả Khả Tây Lụ, 
trong một sơn động dưới vách đá dựng đứng có hơn mười người đang tụ tập thương thảo gì đó. 
Ngồi trên ghế cao ở giữa là một nhân vật mặt xanh để tóc dài, vết sẹo ở khoé mắt bên trái kéo 
dài tới tận mang tai khiến y trông càng hung tàn đáng sợ hơn những kẻ khác một bậc, đôi mắt 
tam giác như hai lưỡi đao sắc bén, hằn học quan sát từng người ngồi phía dưới. Tao đã bảo 
chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được tự ý hành động, thời kỳ trú đông của linh dương Tâu 
Tạng là lúc bọn đội tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất, bọn chúng sẽ phái ra lực lượng đông 
gấp đôi bình thường để đi tuần. Giờ bọn Đại Ngưu Sơn bốn người đi lâu như vậu mà vẫn chưa 
thấu về, chúng mày có thằng nào nói cho tao biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi 
không? " Giọng nói của y nghe như mèo đêm gào rú, những kẻ hoặc đứng hoặc ngồi bên dưới 
đều run như cầy sấy, không ai dám ho he nửa lời. 


"Một lũ ngu xuẩn, bốn người mà dám đơn độc hành động, còn dẫn theo hai thằng mới nữa, nếu 
chết hết thì còn may, nếu bị bọn tuần tra bắt được thì sao, hừ hừ..." Người kia cười gằn, vết sẹo 
nơi con mắt hình tam giác cũng tự nhiên giật giật, đám người bên dưới chỉ nhìn thôi cũng đã 
kinh hồn bạt vía rồi. \ 


"Hừm, ở đây cũng hay phết nhỉ, bên ngoài gió lớn tuyết lớn, vừa vào trong hang đã ấm áp như 
mùa xuân rồi." Giọng tiếng Hán sượng sượng đó vừa cất lên, hai gã cao to râu xồm đứng canh 
ngoài cửa hang lập tức xông ra. Chẳng bao lâu đã nghe trong hang vang lên tiếng quát tháo: " 
Là bọn nào? " "Làm gì vậy? " “Thực thà trả lời tao đi! ” 


Chẳng mấy chốc, một người đã bị hai tên cáo to kia áp giải hai bên, đẩu vào trong hang, gã bên 
phải hỏi: " Đại ca, có cần thịt nó luôn không? " 


Mắt Tam Giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng đeo kính đen, trên người không ngờ lại 
khoác quân phục của đội danh dự trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, chiều cao và hình thể đều 
vượt xa hai tên thủ hạ của y. Người tóc vàng bị đè oằn người xuống, chỉ thấp giọng cười gằn hỏi: 
"Đây chính là cách đãi khách của anh đấu à? " Tiếng Trung của y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng 
phát âm thì hơi vụng về, cứ như trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậu. 


Đột nhiên thấu người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như vươn vai thẳng người dậy.Hai gã to 
cao đang đè lên người y liền bị nhấc bổng lên như hai con gà nhỏ, cả hai vẫn còn ôm chặt lấu 
hai cánh tay của người tóc vàng, nhưng chỉ như ôm hai cây trụ sắt, chỉ thấu y khẽ rung tay một 
cái, cá hai tên liền bị văng sang hai bên tới mấu mét.Đám người trong hang vừa thấy kẻ mới tới 
mạnh mẽ hung hăng như thế, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng lấy dao, còn người tóc 
vàng kia không ngờ chỉ khịt mũi khinh thường. 


Trang 152/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Dừng tav lại hết cho tao, một lũ phế thải! " Mắt Tam Giác ngăn cản đám thủ hạ ngu xuẩn của 
mình, đối phương đã bình yên vào tới tận trong này, vậy thì Lôi Ba đang canh gác ngoài kia 
chắc chắn đã bị đánh qục rồi.Đám người ở đâu, liệu có mấy tên mạnh hơn được Lôi Ba cơ chứ.Y 
nhìn người ngoại quốc thânh hình cao lớn trước mặt, cất tiếng hỏi: " Không phải ông tới đây du 
lịch đấu chứ? " 


Người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ung dung thổi ra vài vòng khói: 
"Mấy ngày trước tôi đi chơi ở Khả Khả Tây Lự, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm 
tên là Hồ Lang hoạt động rất sôi nổi, nên sớm đã muốn tới xem thử rồi. 


Mắt trái của Mắt Tam Giác nheo nheo lại một cách bất an: "Không cần nhiều lời, ông đã tìm 
được chúng tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. " 


Người tóc vàng nói: "Được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, chỉ là vẫn 
chưa đủ người, thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhẫn tâm lại vừa cơ cảnh nhập bọn. 
Hai năm nay chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám quân khu vực Khả Khả Tây Lý này rồi, 
dầu mỡ cho các anh húp càng lúc càng ít. Nếu các anh chịu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau 
các anh không cần phải nơm nớp lo sợ, lần chỗ này trốn chỗ kia nữa." 


Mắt Tam Giác cảnh giác nói: "Là chuyện làm ăn gì? " 


Người tóc vàng cười cười đáp: "Nói ra sợ anh cũng không tin, trong vụ này chúng ta đi đường 
biên, có thể nói là tuyệt đối không phạm pháp. Chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị vứt bỏ đã lâu, 
rồi đem bán lấy tiền thôi." 

Mắt Tam Giác bật cười khinh miệt: "Ông muốn rủ chúng tôi đi đào mộ hả? " 

Người tóc vàng nghĩ ngợi giây lát, rồi mỉm cười đáp: "Cũng có thể nói là đào trộm mộ, nhưng lại 


không hoàn toàn như vậy. Chúng ta chỉ tới lấu thôi, hơn nữa, chỗ đó và mộ hơi khác nhau, mộ 
thì có chủ nhân, còn thứ chúng ta đi lấy lại hoàn toàn không có chủ nhân gì cả." 


Mắt Tam Giác hoài nghỉ: "Nếu đơn giản như ông nói, còn cần tới chúng tôi làm gì nữa? " 


Người tóc vàng gõ gõ lên đầu mình, bước lên mấy bước: "Ứm, là thế này, đồ vật bên trong có 
thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn đến được đó thì đường đi tương đối vất vả, chỉ có những người 
quanh năm sống ở nơi môi trường khắc nghiệt như Khả Khả Tây Lý như các anh đây mới có thể 
đảm nhận được nhiệm vụ nàu. " 


Mắt Tam Giác gằn giọng dữ tơn: "Bớt vòng vo con mẹ nó đi, nói xem, là ở chỗ nào, cần bao 
nhiêu người, sau khi xong việc môi người chúng tôi được bao nhiêu? ” 


Người tóc vàng xua tay lia lịa, lại bước thêm mấy bước nữa, tôi e nói ra sẽ làm các anh sợ thôi. 
Nơi đó cụ thể ở chỗ nào thì tới giờ vẫn chưa làm rõ được, có điều phạm vi đại khái là ở đoạn 
phía Đông Nam dãy Himalaya." Y nhìn thẳng vào Mắt Tam Giác, như cười cười mà lại như 
không. 


Mắt Tam Giác giật bắn mình, vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát, thầm nhủ: "Lẽ 
nào, hắn lại muốn đến nơi đó, làm sao hắn biết được? Rốt cuộc hắn đã biết những gì rôi? " 


Người tóc vàng sải chân bước lên một bước dài, đã tới ngay trước mặt Mắt Tam Giác. Y cao hơn 


Trang 153/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mắt Tam Giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé miệng sát tai đối phương thì 
thầm được: "Xem ra ông rất căng thẳng thì phải, quả nhiên là ông biết chỗ ấu." Kế đó y lại dùng 
tiếng Anh nói một chữ: "Người Nhện” 


Mắt Tam Giác chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này, hồi lâu mà 
không nói được tiếng nào. Chỉ nghe người tóc vàng lại quay sang nói với lũ hung đồ đứng xung 
quanh: "Còn về tiền thù lao, cũng khó nói lắm, có điều theo tôi đoán, ít nhất mỗi người cũng 
được vài nghìn...vạn...đấu. " 


Xung quanh liền vang lên tiếng chửi bới huyên náo: "Con bà nó, nói rõ chút xem nào, rốt cuộc 
là mấu nghìn hau mấy vạn? " "Nói con bà mày ú, nghĩ kỹ rồi hãy nói, nói cái tiếng mẹ gì thế." 
"Không nói rõ thì đừng hòng ai bán mạng cho mẹ mày.” 


"Vài nghìn vạn (vài chục triệu). Người tóc vàng mỉm cười nói. 


Vừa nghe thấy con số này, máu trong người đám côn đồ hung hăng như bầy sói kia bắt đầu sôi 
lên sùng sục, lỗ tai lùng bùng, hai mắt sáng ngời, tên nào cũng há hốc miệng ra hít hà, lắm bẩm 
tính toán, mấy chục triệu, mấy chục triệu, con số lớn như vậy, có thể làm được gì đây, xe, nhà, 
đàn bà, còn thứ gì không thể có nữa đây. 


Người tóc vàng lại bổ sung tiếp: "Đương nhiên, đơn vị tiền tệ thấp nhất cũng phải là euro, nói 
không chừng cũng có thể là bảng Anh." 


Mắt Tam Giác không còn ngồi yên được nữa, tủ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ khoảng 
gần một ăn chín, mấy chục triệu euro đổi sang nhân dân tệ, ít nhất cũng phải được hơn trăm 
triệu. Nhưng đồng thời gã cũng hiểu rõ nơi người tóc vàng nhắc đến kia nguy hiểm thế nào, 
ngoại trừ cái chết ra, ở đó e là chẳng còn gì khác nữa, tên này rốt cuộc muốn tìm cái gì ở đó 
đây? Lời của hắn có đáng tin không? Một thằng cha cả tên cũng không dám tự báo ra. Y lạnh 
lùng nói: "Rốt cuộc ông là ai? Chúng ta dựa vào cái gì để tin lời ông? " 


Người tóc vàng rít hết điếu thuốc, ném đầu mầu xuống đất, dùng mũi chiếc giàu da nặng nề 
khảm sắt của y dập tắt tàn thuốc, rồi đứng thẳng lưng như quân nhân, tháo kính râm xuống để 
lộ ra đôi mắt xanh lam, trong mắt lộ ra những tia sáng quái dị như của loài rắn độc, đoạn mỉm 
cười nói: “Tôi tên là Merkin." 


Xe lửa xuống miền Nam 


"Merkin là hạng người gì nhỉ? " Mắt Tam Giác thầm nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có ấn tượng gì 
đặc biệt, còn đám thủ hạ kia của y thì càng mù mờ không hiểu gì cả, nhưng cuối cùng ụ vẫn đáp 
trả: "Tôi là đầu đàn của bọn lang sói nàu, tên là Tây Mễ." 


lồi Trong đám người bên dưới vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc, không ít người theo tên thủ 
lĩnh này một thời gian rất dài rồi, nhưng cũng chưa từng biết kẻ được người ta gọi là Hồ Lang 
này tên thật là gì, phải đến hôm nay mới nghe thấy lần đầu tiên. Cái tên này nghe ra hình như 
không phải tên người Hán, nhưng cũng không biết là dân tộc thiểu số nào nữa. 


Tuy Merkin cảm thấy rất thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe Tây Mễ nói 
tên ra y liền bật cười phá lên: "Đấy thấy chưa, vận may của tôi thật không tệ chút nào." 


Tâu Mễ vừa nghe Merkin nói vậy, lại thảm nhủ: "Quả nhiên là cái gì hắn cũng biết. Nhưng rốt 


Trang 154/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cuộc là làm sao mà hắn biết được vậy nhỉ? " Tuy ụ chưa từng nghe qua tên Merkin bao giờ, 
nhưng người đàn ông ngoại quốc cao lớn khiến người ta nhìn mà phát sợ nàu, từ lúc vào hang 
mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến ụ tương đối kinh hãi. Trước đây ở trong quân đội, ngoại trừ giáo 
quan của bọn y ra, vẫn còn chưa có ai khiến cảm thấy thấp thỏm tới như vậy. 


Merkin ngưng lại giâu lát, rồi nói tiếp: "Các anh chưa nghe tên tôi bao giờ vậu thì cũng chẳng 
sao, có điều vì chuyện này tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, tôi cũng không ngại cho các anh hiểu 
thành ú và công tác chuẩn bị của tôi thế nào. Chúng mày vào đi, bên ngoài gió lớn lắm, chủ 
nhân ở đây đã nhiệt tình lại còn hiếu khách nữa.” 


Merkin vừa gọi một tiếng, năm người liền đi hàng một bước vào, bốn người đi trước đều mặc 
trang phục dã chiến trên vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen 
và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại, so với trang phục của họ thì vũ khí trong tay họ lại càng 
bắt mắt hơn, mỗi người đều đeo một ống phóng hỏa tiễn cá nhân loại không có lự phản chấn, 
một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ, một người cầm súng hạng nặng có trống đạn, một 
người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu, còn một người lại cẩm cả súng có thể xoay 
chuyển đường đạn có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh Iraq. Chỉ riêng 
số trang bị nàu đã khiến bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên, đừng nói là bọn chúng, 
mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mễ của chúng cũng chưa từng nhìn thấy những vũ khí gần đây mới 
được chế tạo ra này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng là, may vừa rồi không 
động chân động tay, bằng không bên bị đuổi sạch giết tận chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. 


Merkin nở một nụ cười giả tạo giải thích: "Không cần phải căng thẳng, ở đây môi trường khắc 
nghiệt, dã thú cũng nhiều nữa, mấy thứ này đều dùng để đi săn cả thôi." 

Tây Mễ hiểu rõ trong lòng, dùng hỏa tiễn đi săn ú nghĩa là thế nào, nhưng năng lực của Merkin 
đích thực đã vượt quá sức tưởng tượng của y, kẻ này đã dùng quan hệ kiểu gì, làm sao có thể 
kiếm được số vũ khí này, rồi lại làm sao mang chúng vào được lãnh thổ Trung Quốc nữa? Chỉ 
riêng chuyện này đã đủ khiến y thực không sao nghĩ ra nổi rồi, còn chuyện gì mà Merkin không 
làm được nữa. Đối phương đã lôi đống "gia sản" cho bọn y xem, vậy thì hậu quả của chuyện từ 
chối đề nghị nàu thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết được. Đồng thời, Tâu Mễ cũng chú Ú 
đến người đi cuối cùng, tuy rằng y cũng bịt kín người trong quần áo, nhưng lại rất khác so với 
bốn tên đi trước, kẻ này thấp hơn Merkin chừng nửa cái đầu, cái đầu hói của y trông nhọn như 
trán dạ xoa, chỉ có hai bên tai là còn chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ trái quýt, những 
phần da khác lộ ra bên ngoài tuyển là màu xanh xám, cả người gầy như que củi, xương ngón taU 
nhỏ như vuốt chim, bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu ngoằn ngèo như giun bò, đôi mắt 
xanh vừa to vừa tròn như mắt cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tây Mễ tự cảm thấu hình tượng của 
mình đã hung tợn dữ dằn lắm rồi, không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ tợn hơn mình gấp 
bội, tên này lại nhìn lạnh lẽo như băng, không có chút hơi người, hệt như một cương thi đã chôn 
mấy năm dưới gò, vừa đội đất chui lên vậu. 


Merkin chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cảm vũ khí, tới khi kẻ trông như xác chết kia đi vào, ụ 
mới nhiệt tình bước đến chào hỏi, nói gì đó với y bằng giọng như thể muốn lấu lòng. Hai người 
thương thảo một lúc, mới thấy cái xác chết nở một nụ cười toét như quả hồng nhão, Tâu Mễ 
nghe được, Merkin và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, kẻ nhìn người không ra người 
ma không ra ma kia tên là Soares. 


Merkin và Soares vừa nói chuyện xong, chuẩn bị cất tiếng nói với Tâu Mễ, thì một người đỡ một 


Trang 155/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người khác tập tễnh đi vào: "Lão đại, Ngưu Nhị Oa trở về rồi." Người kia nói xong, mới nhận ra 
tình hình trong hang có điều khác lạ, tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu tới chân. 
Tây Mễ bực tức xua tau bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên, thầm nhủ: "Đường 
lên núi chỉ có một, thằng Lôi Ba này làm trò quái gì mà bao nhiều người đi vào đến tận đây rồi 
mà cũng không hay biết gì nữa.” 


Tên Ngưu Nhị Oa kia rõ ràng chính là tên săn trộm đã thoát khỏi bọn Trác Mộc Cường Ba trong 
hang băng, mặt ụ gầu tọp lại, rõ ràng mấy ngày nay đã chịu không ít khổ nhục. Y vừa vào hang, 
đã bất kể những người xung quanh, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt nói: "Anh trai tôi chết rồi 
Anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết rồi! " Kế đó, Ngưu Nhị Oa kể sơ 
qua chuyện tính giết sạch mấy người trong đội khảo sát ở động băng thế nào cho cả bọn nghe, 
cuối cùng hằn học nói: "Bọn chúng nhất định có người đã từng vào động băng rồi, bằng không 
thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi! Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai." 


Tây Mễ tức đến bủn rủn cả người, mấy thằng ngu không có óc này, không dưng mất mạng thì 
không nói làm gì, còn phá hoại toàn bộ kế hoạch của ở Khả Khả Tây Lý này nữa, nhưng trước 
mắt cũng chẳng có tâm tư đâu để mắt đến Ngưu Nhị Oa, vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang 
bàu ra ngay trước mắt y. Không ngờ, Merkin nghe Ngưu Nhị Oa kể xong, đột nhiên nôn nóng 
đòi đi trước, hắn bước tới vỗ vai Ngưu Nhị Oa, an ủi: "Có cơ hội mà, chú mày nhất định có cơ 
hội báo thù đấy, khà khà." Kế đó, hắn lấy ra một tấm danh thiếp, nói: "Tôi phải đi gặp một 
người bạn cũ gấp, ở đây có cách thức liên lạc sau." Cuối cùng y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to 
như cục gạch, ngần ngừ một chút rồi nói, "đây là hai trăm nghìn, coi như...phí tư vấn của các 
anh đi. Các anh cứ nghĩ cho kỹ. Gặp lại... 


Nói xong, v lùi lại mấy bước, rồi vừa thảo luận gì đó với Soares vừa đi ra khỏi hang, bốn tên thủ 
hạ vũ trang tận răng cũng lục tục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chằm 
chằm hai cục tiền kia, rồi nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người Tây Mễ. Tâu Mễ nhìn chằm 
chằm vào tấm danh thiếp in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà ngây người ngỡ 
ngàng. 


Merkin rảo bước ra ngoài hang động, nói bằng tiếng Pháp: "Tôi còn tưởng hắn chết ở Khả Khả 
Tây Lụ rồi cơ, không ngờ lại cùng đi với bọn đội khảo sát." Soares nói: "Hắn tới đâu làm gì? " 


Merkin nói: "Tôi làm sao biết được, có lẽ là đến lần tìm đầu mối gì đó, chính tôi cũng không biết 
hắn đã nắm được những gì rồi nữa, nhưng xem cái vẻ chắc chắn tự tin của hắn, nhất định là đã 
thăm dò được không ít chuyện rồi. Phải rồi, không ngờ ở Khả Khả Tây Lý lại có thứ động băng 
kù quái như vậy, Ngưu Nhị Oa nói bọn chuột đồng kia bị một thứ khí gì đó đuổi chạy tung tóe, 
anh thấy thế nào? " 


Soares cười khục khặc nói: "Hừ, chuột bạch thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một thứ tín hiệu 
nguy hiểm tổng hợp từ nhiều loại vật chất, trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát 
tán như uric, hormone, adrenalin của chuột, phân tử gamma, nếu là tôi thì đã có thể khiến lũ 
chuột khắc phục nỗi sợ với lại khí kia, bọn người đó nhất định không ai thoát nổi. " 


Bên vách đá, tiếng động cơ nổ ầm ầm, từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng. Merkin ngồi 
trên máy bay lầm bẩm nói: "Nhanh lên, nhân lúc bão tuyết còn chưa thành hình mau mau rời 
khỏi nơi này. Khí hậu ở cái chỗ quỷ quái này thật khắc nghiệt. " 


Merkin đeo kính đen lên, nhìn uụ nghiêm như một sĩ quan quân đội, chỉ thấy y vừa rút điếu 


Trang 156/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thuốc ra, một tên thủ hạ phía sau đã lập tức châm lửa để lấu lòng. Y rít một hơi thuốc, ngấng 
đầu lẩm bẩm nói: "Hụ vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát, trở về Lhasa rồi thì muốn tìm cũng 
không dễ nữa." 


Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ông chủ, quân số chúng ta đã đủ rồi, tại sao 
còn phải tìm đám tôm tép kia làm gì? ” 


Merkin cười gằn: "Làm việc gì cũng cần gọn gàng sạch sẽ, tốt nhất cứ phải tìm mấy kẻ chết thay 
đã, dù chuyện bại lộ thì cũng không đến nỗi có người nghi ngờ chúng ta, hiểu chưa." Lần này 
lại đổi sang dùng tiếng Anh. 


"Nhưng mà, bọn chúng liệu có đồng ý không? " Merkin cầm gạt tàn thuốc, tên kia lập tức khum 
tay lại, miệng hỏi. 


Merkin gấu gầy tàn thuốc, giải thích: "Sẽ đồng ý thôi. Có một nhân vật vĩ đại từng nói: "Nếu có 
30% lợi nhuận, người ta sẽ trở nên sôi nổi, nếu có 50%, người ta sẽ dốc hết sức lực, nếu là 
100%, người ta sẽ giẫm đạp lên cả pháp luật. Còn nếu là 300%, người ta sẽ dám liều cả tính 
mạng, thậm chí là lên cả giá treo cổ. Chim chết vì miếng, người...nhất định sẽ chết vì tiền." 


Tên kia liền nói: "Vậy thì, đơn giá ngài đưa ra cho chúng là..." 


Merkin đắc ú nói: "Không vốn, vạn lời." Y lại dùng tiếng Pháp nói với Soares bên cạnh: "Tôi nói 
có đúng không? Ong Soares? ” 


Soares cười khan hai tiếng, tựa như tiếng khóc lúc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ chết, một con 
lửng mỏ nhọn lông xù xì thò đầu ra ngoài cổ áo ụ, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba vừa tới trạm bảo hộ tự nhiên Cách Nhĩ Mộc đã khẩn cấp gọi 
điện tới Lhasa, sau đó lên một chiếc xe khác tới thành phố Cách Nhĩ Mộc. Vừa tới được thành 
phố thì trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết lớn kèm theo gió làm Trác Mộc Cường Ba nhớ đến chiếc xe 
Kiêu Long bị mất ở Khả Khả Tây Lý, gã và Trương Lập bèn thương lượng, quvết định ngồi xe 
lửa về Lhasa. Lên xe lửa ở Cách Nhĩ Mộc vốn rất khó mua được vé giường nằm, nhưng Trác 
Mộc Cường Ba chỉ gọi vài cú điện thoại, chiều hôm đó bọn họ đã nằm thoải mái xuống miền 
Nam. Nếu không phải chuyến tàu chạy thẳng này chậm mất mười hai tiếng vì yếu tố khách 
quan, thì bọn họ còn phải đợi tới sáng hôm sau mới có tàu xuống miền Nam. 


Đây là một chuyến tàu du lịch điển hình, loa trên tàu không ngừng tuyên truyền thông tin liên 
quan tới danh lam thắng cảnh ở cao nguyên, nghe đài phát thanh, bọn họ được biết về mười 
tám đầu xe lửa lần đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt Thanh Tạng, mỗi đầu xe có mười sáu 
toa, tám toa giường cứng, bốn toa ghế cứng, hai toa giường mềm, một toa ăn và một toa phát 
điện. Từ khi đườn sắt Thanh Tạng được xây dựng, đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba ngồi 
xe lửa đi tuyến này. Giờ đâu bọn họ có thời gian để yên tâm thưởng thức cảnh sắc dọc đường, 
xe lửa đi qua Cách Nhĩ Mộc, tiến vào vùng núi Côn Luân không dấu chân người, hai bên đều bị 
tuyết phủ lấp, các dãy núi hình dạng kỳ dị nhấp nhô sừng sững như những người khổng lồ bằng 
sắt thép giữa trời đầu gió tuyết. Không lâu sau đoàn tàu đã tiến vào dãy Côn Luân trải dài không 
dứt, xe lửa bắt đầu chảm chậm leo lên dốc, phát thanh viên trong toa nhẹ nhàng giải thích: "Ở 
bờ Bắc sông Côn Luân, bên cạnh đường quốc lộ Thanh tạng có một dòng suối bốn mùa không 
đóng băng phun từ lòng đất lên, không bao giờ cạn kiệt, goi là Suối Thần Côn Luân, tương 
truyền Tâu Vương Mẫu phối chế ra quùnh tương ngọc dịch cũng là dùng thứ nước này..." 


Trang 157/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba người đắm mình vào phong cảnh dọc đường và lời giảng giải trên loa. Đường Mẫn lấy làm ảo 
não, sớm biết có con đường này, có nói gì cô cũng quyết không đi xuyên ngang Khả Khả Tâu Lụ 
như thế. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ở chung một phòng, Trương Lập ở bên cạnh, chưa tới giờ 
ngủ thì cả ba đều ở chung một phòng. Trên đường tới Cách Nhĩ Mộc, Trác Mộc Cường Ba và 
Trương Lập đã kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp phải ở Khả Khả Tây Lụ cho Đường Mẫn nghe, chỉ 
có đoạn về lũ chuột đồng là Trác Mộc Cường Ba bỏ qua, gã thực sự không muốn Đường Mẫn lo 
lắng rồi lại ngủ không ngon. Đường Mẫn vô cùng ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người, 
cũng lấy làm thất vọng vì không được cùng tham gia. Lúc này, bọn họ lại đang bàn luận xem 
cuốn nhật kú kia có thể ở nơi nào, có thể khẳng định, suy đoán của Đường Mẫn là mười phần 
chính xác, cuốn nhật ký của Đường Thọ tình cờ đã rơi vào tay đội tuần tra, và năm người trong 
đội hoặc chết hoặc mất tích, đều có liên quan trực tiếp tới cuốn nhật kú đó. 


Trương Lập phân tích: "Quá rõ ràng, nội dung ghi chép trong cuốn nhật ký kia rất dễ khiến 
người ta động lòng, ít nhất cũng là thứ khiến người ta có thể tàn sát lẫn nhau." 


Đường Mẫn nói: "Nhưng trong đó là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà." 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật kú đó lần nào chưa? ” 


Đường Mẫn lắc đầu nói: "Không có, em toàn là nghe anh trai đọc lại những câu chuyện trong đó 
thôi, tự mình xem không hay bằng nghe anh ấu kể mà." 


Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba ra hiệu, rồi đứng dậy nói: "Vậy thì đúng rồi, cuốn 
nhật kú của anh trai cô đều là ghi chép về những chuyến thám hiểm của anh ấy, bên trong hẳn 
là có viết về rất nhiều nơi người khác không thể đến được, nói không chừng còn có cả mộ cổ, 
cung điện ngầm gì đó, biết đâu còn cả rất nhiều vàng bạc châu báu nữa cũng nên! " 


Đường Mẫn nói: "Anh trai tôi chưa kể câu chuyện nào như thế cả. Với lại, bảo bối là cái gì chứ, 
làm gì có chuyện dễ bị người ta phát hiện như thế. " 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Không cần tranh cãi nữa, không xem được cuốn nhật kú đó, 
chúng ta chỉ là tạm thời đưa ra giả thiết như vậy, cảm giác tạm tạm hợp lý mà thôi." 

Đường Mẫn hỏi: Nhưng em không hiểu, ba người mất tích kia tại sao lại chạu vào động băng làm 
gì?” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh nghĩ là bởi vì trong nhật ký của anh trai em, có ghi chép rất tỉ mỉ 
về tình hình bên trong động băng nào đó, bọn họ làm vậy, một là muốn lợi dụng địa hình hiểm 
yếu trong đó mà thoát thân, hai là muốn những người khác phải bỏ cuộc, không truy đuổi họ 
nữa. Sau đó...tìm cơ hội mà tấu thoát, đi tìm thứ bọn họ thật sự muốn tìm." 


Trương Lập gật đầu, nhưng vẫn lấu làm tiếc nuối nói: "Trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậu, 
kết quả vẫn là đem giỏ tre đi gánh nước, chẳng tìm được cái quái gì hết." 


Trác Mộc Cường Ba không đồng Ú, gã nói: "Không, chúng ta thu hoạch được rất nhiều, rất 
nhiều là đằng khác." Thần sắc gã trở nên đờ đẫn, lần trải nghiệm này đã có ảnh hưởng vô cùng 
lớn với gã, gã đã bị cô lập bất lực trên vùng băng tuyết mênh mông, muốn khác mà không có 
nước mắt, cũng đã run rấu hai chân mọc rễ trước hàng vạn con chuột đồng đói khát; lúc bỏ chạu 


Trang 158/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tau chân mềm nhũn, trên cầu băng không tiến nổi bước nào, những kinh nghiệm ấy, gã trước 
đây chưa bao giờ nếm trải. Xưa nay Trác Mộc Cường Ba vốn không biết sợ là gì, còn cho rằng 
trong thời kù khoa học kỹ thuật phát triển ở trình độ cao như hiện giờ, đã không còn thứ gì đáng 
để sợ nữa, chỉ cần có tiềm lực kinh tế, con người có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống, chứ 
không hề biết rằng ở những nơi xa rời văn minh, lại cần đến một thứ thực lực khác để sinh tồn. 


Giọng nói của Đường Mẫn kéo Trác Mộc Cường Ba ra khỏi cơn suy tư, cô hờn dỗi nũng nịu: 
"Được rồi, đều tại em không tốt, làm trễ nải thời gian của mọi người. Giờ chúng ta đều có thể 
tạm thời không thảo luận vấn đề này nữa được không, em đói quá rồi, đi ăn đi." 


Trác Mộc Cường Ba véo mũi cô nói: "Có ai trách em đâu chứ.” 


Ba người tới toa ăn dùng bữa, chưa được bao lâu, đã nghe một lữ khách kinh hãi kêu lên: "Ai lấy 
ví tiền của tôi rồi? Ai lấy ví tiền của tôi rồi? " 


Toa ăn liền lập tức ồn ào nhốn nháo cả lên, Trương Lập thấp giọng thì thầm vào tai Trác Mộc 
Cường Ba: "Bên phải, bàn thứ ba, người mặc áo lông vũ màu xanh lam kia là tên ăn trộm. ” 


Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn nói: "Mặc quần bò hả? Không lầm đấy chứ? Hắn vầ người bị mất 
đồ cách nhau cả năm bàn cơ mà? ” 


Trương Lập đáp: "Không lầm đâu, anh nhìn đi, ví tiền ắn trộm được vẫn chưa giấu kỹ. Lòi một 
góc ra kia kìa, hơn nữa, trong túi hắn là ví của phụ nữ. Lúc nữ du khách kia kêu lên, người trong 
toa ăn đều hốt hoảng cả, chỉ có mình hắn là vẫn bất động, phản ứng này cũng không bình 
thường, xem ra là một tên trộm chuyên nghiệp, rất táo gan nữa. Tôi đi vạch mặt hắn đây. " 


Đường Mẫn nhìn Trương Lập bước đi, thấp giọng hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Làm vậy không sao 
chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không sao đâu, anh ta cũng có thể coi như là quân cảnh được mà, 
quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận cũng tương đối hoàn thiện, quả không hổ là người của bộ 
đội đặc chủng." 


Trác Mộc Cường Ba quan sát, Trương Lập trước tiên tới vỗ vỗ lên vài người kia, sau đó hai 
người nói gì đó, Trương Lập lấy chiếc ví da giơ lên, kế đó người phụ nữ bị mất cắp cũng chạy 
tới, mắng chửi người kia một chặp, nhưng tên đó hình như vẫn ra sức biện bạch gì đó. Trác Mộc 
Cường Ba nói: "Tình hình có vẻ không ổn, đi, chúng ta ra xem xem." 


Chỉ nghe Trương Lập lớn tiếng nói: "Mau đưa tiền trong ví của bà này ra, đừng để tôi phải động 
tay động chân. " 


Người kia không chịu thừa nhận: "Tôi không lấy! Tôi đã bảo rồi, tôi không biết cái ví da nàu từ 
đâu ra, tôi không biết tự dưng tại sao nó lại chạy vào túi tôi, tôi bị người ta đổ tội mà lại! " 


Người phụ nữ kia ngoác miệng ra mắng: "Mày còn không dám nhận à, người ta đã tận mắt trông 
thấy mày lấu, giả tiền cho tao, cả ảnh nữa, có trả không, có trả không thì bảo? " 


Bà ta bắt đầu giằng co níu kéo. Người xung quanh càng lúc càng đông, không ít du khách còn 
kiến nghị: "Gọi cảnh sát trên tàu đi, gọi cảnh sát." Nhết lại đã, nhốt hắn lại. "Lục soát là biết 
ngay thôi mà, để cảnh sát lục soát. "Oắt con, chạy đi đâu! " 


Trang 159/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc mọi người còn đang vây lại, cửa toa ăn lại xảy ra biến cố, một người đàn ông mặc áo bành 
tô xanh lao về phía một anh chàng đeo kính. Anh chàng đeo kính tóm lấy hắn đã vặn ngược cổ 
tay hắn lại, kẻ chân một cái, rồi đè ta trái lên vai hắn, lật ngược tay, ấn gã thanh niên đeo kính 
xuống sàn tàu, khiến hắn không ngo ngoe cử động nổi.Mọi người chưa từng thấu trên xe lửa 
náo nhiệt như vậy bao giờ, không ít người chạy tới xem. Người đàn ông kia áp giải tên đeo kính 
lại, nói với bà du khách bị mất tiền: "Chị ơi, là hắn trộm ví tiền của chị đấy, không liên quan gì 
đến anh này đâu." 


Có người đứng ra lên tiếng, người đàn ông lúc đầu bị cho là ăn trộm lại càng phản ứng dữ dội 
hơn: "Đấu, tôi đã bảo không phải tôi mà."Bà kia vẫn không chịu bỏ qua: "Vậy tại sao ví của tôi 
lại ở trong túi anh? "Người đàn ông mặc áo bành tô nói: "Bà chị này, anh ta đúng là bị đổ tội oan 
đấy. Thằng trộm này móc ví chị lấy hết tiền, rồi nhét ví không vào túi anh ta. Vì anh ta mặc áo 
khoác lông vũ, túi tương đối lớn, dễ bị người ta đổ tội cho, hơn nữa áo cũng khá dày, tên trộm 
lấy hay cho thứ gì vào cũng không dễ làm người mặc áo giật mình phát hiện. Trương Lập nói: 
"Vừa rồi bà nàu kêu mất tiền, cả toa đều chú ý ết, tại sao anh ta không phản ứng gì cả? ” 


Người đàn ông kia mỉm cười, rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn cả tai nghe 
nữa, anh ta giải thích: "Vì anh ấy đang nghe MP3. "Trương Lập quay đầu lại, người mặc áo bành 
tô kia khoảng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt vuông vắn nở một nụ cười như ánh mặt trời, dưới 
hàng lông mày rậm như đôi tằm là đôi mắt sáng ngời, cặp môi dày khiến người ta cảm thấy anh 
là người trung hậu thực thà, gã đeo kính đứng cạnh anh có vẻ nho nhã, ăn mặc rất giống công 
chức, nhìn thế nào cũng không giống ăn trộm. 


Trương Lập hỏi: "Vậy làm sao anh phát hiện ra người này? "Người đàn ông áo bành tô giải 
thích: "Tôi vừa vào toa ăn đã phát hiện hắn có gì đó không ổn, người ta đều chỉ xem có chỗ 
trống không, khu thực phẩm có gì ăn được, còn ánh mắt của hắn chỉ toàn nhìn người khác. Vừa 
rồi bà chị nàu kêu mất đồ hắn cũng làm náo lên như những người khác, nhưng lại liếc nhìn túi 
áo anh này một cái, màu của ví tiền và màu áo khoác anh ta rất giống nhau, không nhìn kỹ thì 
cực kỳ khó phát hiện, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra ví tiền lòi ra ngoài, sợ là chỉ có 
người bỏ ví vào đó mà thôi. Khi mọi người đều vây lại xem, tên nhãi nàu còn muốn giở trò lần 
nữa, nhưng bị người ta chú ý, hắn mới không thành công, sau đó hắn lại định chuồn ra cửa, liền 
bị tôi tóm gọn."Người đàn ông mặc áo bành tô lấy trong túi áo lên đeo kính ra một nắm tiền, tay 
kia vẫn khóa chặt hai tay hắn, khiến hắn muốn phản kháng cũng không nổi. 


Anh ta giơ cao số tiền trong tay lên hỏi: "Nhiều tiền như vậy mà không cho vào ví, không sợ 
mất à? " Nói đoạn liền đưa số tiền đó cho bà du khách bị mất cắp, hỏi: "Bà chị, đếm lại coi có 
phải đúng số tiền chị bị mất không. "Tên đeo kính cuống lên, nói: "Đấy...đấy là tiền của tôi! Anh 
dựa vào cái gì mà bảo là của bà ta? "Người mặc áo bành tô không hoảng loạn, lấy trong tập tiền 
ra một tấm hình bán thân dùng dán vào giấu tờ, hỏi: "Tấm ảnh này cũng là của anh hả? " Ai nấu 
đều nhìn ra, đó chính là tấm ảnh của bà du khách kia, tên đeo kính cuối cùng cũng phải cúi gằm 
mặt xuống. Vừa khéo lúc đó cảnh sát trên tàu cũng tới nơi, hành khách đều không hẹn mà cùng 
vỗ tay hoan hô anh chàng mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm mặt mày ủ rũ đi, đồng 
thời lấu khẩu cung của người mất cắp, Trương Lập và cả anh chàng kia nữa, qua đó Trương Lập 
được biết, anh chàng đó tên là Nhạc Dương, năm nay hai mươi sáu tuổi. 


Chú Thích 


Trang 160/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1. Do nước ngầm bị lớp đất đóng băng bên trên và tầng đất băng lâu năm bên dưới nén chặt, nên ở chỗ đất yếu 
sinh ra đóng băng phình đại, biển hiện phình lên trên bể mặt đất 


Trang 161/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7 - La Thân Viếu Bạc Ba Có Tôn Tại Hay 
&hõng? 


“Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mặt, tôi gần như đã tìm tất cả bạn bè, nghe ngóng 
khắp nơi, đến giờ kết quả đạt được đại khái là như vậy: hình như không biết vì nguyên do gì, tấm 
bản đồ đó lạ rơi vào tay người Anh, trong Thế chiến Ï lại để thất lạc, thời Thế chiến II lại bị đảng 
Nazi phát hiện, thế nên sau đó mới có chuyện Hlitler hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của 
mình là Heinrich Himle đích thân tổ chức cho hai đội thám hiểm ởi sâu vào Tây Tạng." 


Anh chàng vui vẻ 


Trác Mộc Cường Ba cũng rất thiện cảm với Nhạc Dương, bốn người cùng ngồi ăn cơm, chẳng 
mấy chốc đã quen thân. Trương Lập hỏi: "Nhìn cách anh tóm tên đó, chắc là người trong quân 
đội phải không? " 


Nhạc Dương mỉm cười đáp: "Phải rồi, lần này tôi đến Lhasa chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. " 


Trương Lập gật đầu rồi không hỏi gì thêm nữa, anh ta biết rõ quy củ trong quân đội là thế nào. 
Nhạc Dương lại nói: "Anh Trương cũng là người trong quân đội phải không, đóng quân ở Lhasa 
à?”" 


Trương Lập ngạc nhiên thốt: "sao anh nhận ra được? " 


Nhạc Dương cười bến lẽn nói: "Vết chai trên tay anh là do thường xuyên tập bắn bia nhiều năm 
mới có, lưng anh thẳng hơn người bình thường, bước chân rất chuẩn xác, nhịp bước gần như là 
trùng khớp, đó là kết quả của hàng năm rèn luyện mới có được. Có thể nhận ra, anh đã rất thích 
ứng với môi trường trên cao nguyên, hơn nữa lại chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thủ pháp tôi 
sử dụng, nên tôi đoán chắc anh thuộc quân đoàn nào đó đóng ở cao nguyên Thanh Tạng." 


Trương Lập ngấm ngầm kinh ngạc, anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình, nghĩ đoạn 
liền chỉ sang Trác Mộc Cường Ba, hỏi: "Anh xem xem anh ta làm nghề gì nào? " 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ Trương Lập lại đột nhiên muốn kiểm tra Nhạc Dương, chỉ khẽ 
mỉm cười. Đường Mẫn lấy làm hứng thú tròn mắt ngồi nhìn, Nhạc Dương thoáng trầm ngâm, rồi 
nói: "Chú nàu có tố chất hình thể rất tốt, rất cường tráng, tuy ở trong nội địa rất lâu rồi, nhưng 
trên người vẫn có đặc trưng rõ rệt của người dân tộc Tạng. Nếu không có chị này, chắc tôi sẽ 
đoán chú đây là quân nhân trong đội đặc chủng đã giải ngũ." 


Đường Mẫn đỏ mặt, thảm nhủ: "Chị? Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà. " 


Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Tại sao thấy cô ấy, anh lại không đoán anh ta là 
quân nhân giải ngũ nữa vậy? ” 

Nhạc Dương nói: "Áo khoác lông cáo của chị đây rất cầu kỳ, hơn nữa đường may rất tinh tế, khí 
chất điển nhã, đám già giàu mới nổi không biết thưởng thức những thứ này đâu, vậy thì phải là 
người giàu có từ lâu rồi, mà quân nhân giải ngũ thì không thể tích lũy được nhiều của nả như thế 


Trang 162/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong thời gian ngắn được. Vả lại chú đây có ánh mắt sắc bén, phảng phất như lúc cũng sẵn 
sàng tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ, vì vậu tôi cho rằng chú đây có thể là một thương 
nhân, một thương nhân lớn." Trác Mộc Cường Ba nhếch mép cười, Đường Mẫn khẽ cắn cắn 
môi, chăm chú lắng nghe. 


Trương Lập lại thắc mắc: "Đợi chút, đợi chút đã, tại sao anh phán đoán chiếc áo nàu không phải 
của cô đây tự mua, nói không chừng nhà của cô này rất giàu có, chẳng liên quan gì đến anh ta 
thì sao? ” 


Nhạc Dương cười hì hì đáp: "Chị này có vẻ rất trân trọng chiếc áo lông cáo đó, lúc ăn cơm chỉ 
nơm nớp sợ thức ăn rơi lên áo, trước khi đứng dậy còn phủi bụi bám trên áo trước, lúc ngồi 
xuống lại cần thận trải áo ra, như chỉ sợ làm áo bị nhăn mất vậu. Theo tôi được biết, chỉ có quà 
do người trong lòng tặng, thì mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi." Nhạc Dương không đợi 
Trương Lập hỏi nữa, đã dí dỏm nói tiếp: "Không phải anh Trương Lập còn muốn hỏi tôi tại sao 
biết được quan hệ giữa chú và chị đây đấy chứ? Chỉ cần người sáng mắt, thì đều nhận ra được 
mà. 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Khả năng quan sát rất nhạy bén, anh là lính trinh sát hả? " 


Nhạc Dương cười "hì hì" ngại ngùng gãi gãi đầu, Trương Lập bèn giải thích giúp: "Trong quân 
đội có rất nhiều chuyện không thể tiết lộ bừa bãi được. " 


Bọn Trác Mộc Cường Ba và anh chàng bộ đội tên Nhạc Dương này càng nói chuyện càng thấu 
hợp, bàn đủ thứ chuyện trời Nam biển Bắc, tất nhiên là cũng đề cập tới cả chuyến đi Khả Khả 
Tây Lụ vừa rồi nữa, nói tới đoạn trong hang băng, Trương Lập nhận ra, năng lực biểu đạt của 
ông chủ Trác xưa nay vốn không thích nhiều lời nàu rất mạnh, tới chỗ hồi hộp, Nhạc Dương 
quên cả ăn cơm, ngây người ra lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể cho mấy người bọn Trác Mộc 
Cường Ba biết một số chuyện liên quan tới tuyến đường sắt Thanh Tạng, từ Cách Nhĩ Mộc đến 
Lhasa, dọc đường có bốn mươi lăm trạm, trong đó có ba mươi tám cái là trạm không người, 
mười trạm có đài quan sát phong cảnh, tiếc là bọn họ vận hành không tốt, bằng không xe lửa từ 
Cách Nhĩ Mộc xuất phát gần như đều chạy cả ngày, từ sau bảy giờ sáng đến khoảng mười giờ 
tối, đó chính là thời gian thích hợp nhất để ngắm cảnh. Nếu là người đến Thanh Tạng lần đầu 
tiên, thì đó tuyệt đối là một sự hưởng thụ đối với thị giác, đỉnh Ngọc Châu, khu vực không người 
Khả Khả Tây Lý rộng lớn mênh mông, khe núi Đường Cổ Lạp, núi Niệm Thanh Đường Cổ 
Lạp... 


Sau bữa cơm, Trương Lập không hề ngần ngại để Nhạc Dương chuyển từ toa ghế cứng sang 
phòng trong toa giường mềm của mình, bốn người chơi tú lơ khơ một lúc, Trác Mộc Cường Ba 
không giỏi lắm, nhưng cũng vui vẻ chơi với mọi người tới tận khuva. 


Thời tiết làm xe lửa phải giảm tốc độ, đi mười tám tiếng đồng hồ mới đến được Lhasa. Trương 
Lập lấy làm nuối tiếc nói: "Tiếc là phải chia tay ở đây rồi, hụ vọng chúng ta còn cơ hội gặp lại 
nữa. ` 


Bốn người quyến luyến nói lời tạm biệt, ba người bọn Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rất hiếu kỳ 
với nhiệm vụ đặc biệt của anh chàng vui tính này, nhưng đến cuối cùng vẫn không dò hỏi gì. Ra 
khỏi bến tàu, lão La Ba sớm đã đợi sẵn ở đó từ trước, vửa thấy bọn Trác Mộc Cường Ba liền vội 
vàng ra đón, miệng lua xua một tràng dài: "Ôi chà, thiếu gia của tôi hơi, sao cậu đi lâu thế, lại 
chẳng liên lạc gì được, chúng tôi đều lo lắng muốn chết cả rồi đây, vừa nhận được tin ở Lhasa, 


Trang 163/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi liền tới ngay đây đấy. Thế nào rồi, lần này thiếu gia đi Khả Khả Tây Lý có thu hoạch gì lớn 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba cười cười đáp: "Có thể nói là không thu hoạch được gì, cũng có thể nói là 
thu hoạch được không ít. Đi nào, lên xe rồi nói sau. Phải rồi, sao giáo sư Phương Tân không 
thấy đến? " 


La Ba mở cửa xe, nói: "Giáo sư đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng ta ở Lhasa đợi, mọi 
người ăn cơm chưa, chúng ta đi ăn trước đã, vừa đi vừa nói. Thiếu gia, rốt cuộc ở Khả Khả Tây 
Lý mọi người đã gặp phải chuyện gì vậy? Đi tìm quyển nhật ký đó mà tốn nhiều thời gian vậu 
sao? ” 


Trương Lập đứng bên ngoài cửa xe nói: "Chắc là tôi phải về quân đoàn báo cáo đã, không lên 
xe với mọi người đâu." Mấy người liền vẫu tau chào tạm biệt anh ta. 


Trong xe, La Ba lại quan tâm hỏi: "Có phải thiếu gia đã gặp chuyện gì rồi không? Nhìn sắc mặt 
cậu không được tốt lắm, cô Đường, rốt cuộc mọi người có tìm thấy quyển nhật của anh trai cô 
không vậy? " 


Đường Mẫn lắc lắc đầu, chợt phát hiện ra sắc mặt Trác Mộc Cường Ba quả nhiên trở nên rất 
khó coi, liền khẽ đụng vào người gã, hỏi: "Sao vậy anh? ” 


Trác Mộc Cường Ba giật mình bừng tỉnh, thờ ơ đáp: "Ứm, không có gì cả." Thì ra, vừa mới trở 
về Lhasa, bị La Ba hỏi cho một câu, gã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, chỉ riêng ở Khả Khả Tây 
Lý mà đã gặp nhiều chuyện hung hiểm tới vậy, có thể nói là thập tử nhất sinh; mà theo những 
gì bọn gã biết được cho đến bây giờ, địa phương thần bí còn chưa biết vị trí cụ thể ở đâu kia 
chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tây Lý, giờ phải làm sao đây? 


Đường Mẫn lại đem những chuyện họ gặp phải ở Khả Khả Tây Lý kể một lượt, tuy không được 
kinh hồn động phách như từ miệng Trác Mộc Cường Ba, nhưng cũng vẫn làm lão La Ba già 
không ngừng xoa ngực, không ngừng tụng niệm cảm tạ Phật tổ, Bỏ Tát. Trác Mộc Cường Ba 
ngồi trong xe su ởi tính lại, kế hoạch tìm kiếm Tử Kỳ Lân không ngờ càng lúc lại càng xa xôi 
diệu vợi, gã ý thức được nguy hiểm không chỉ là một câu nói nơi đầu môi chót lưỡi, khi thực sự 
gặp phải nguy hiểm, thì có muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. 


La Ba nghe Đường Mẫn kể xong, thở hắt ra nói: "Nguy hiểm quá đi, còn nguụ hiểm hơn cả lần 
chúng tôi đi thăm dò Thần Sơn nữa ấy chứ. Thiếu gia, cậu vẫn kiên trì đi tìm bằng được con 
ngao đó à” 


Trác Mộc Cường Ba lặng đi: "Phải rồi, hình hình em trai chú thế nào? 


Sắc mặt La Ba hiện lên vẻ chán nản, Trác Mộc Cường Ba đang ngỡ rằng Ba Tang không chịu 
đồng ú thì lão lại nói: "Cậu ấu đồng ú rồi, bạn của giáo sư Phương Tân cũng đã làm xong thủ tục 
bảo lãnh. Hai ngày trước cậu ấy còn chưa chịu đâu, về sau tôi khuyên giải, cậu ấu mới từ từ nghĩ 
thông, coi như là một sự bù đắp cho những hành vi phạm tội của cậu ấy vậy thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba liền hỏi: "Vậy sao chú còn mặt ủ mày chau thế kia? " 


La Ba nhíu mày, bất an nói: "Cường Ba thiếu gia, trải qua chuyện ở Khả Khả Tây Lý, cậu vẫn 
nhất quyết muốn sớm ngày tìm đến nơi đó hay sao? Thiếu gia đâu còn trẻ trung gì nữa, cũng 


Trang 164/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào tuổi trung niên rồi, cậu nên nghĩ ngợi cho kỹ càng rồi hãy quuết định. Tôi nhìn thiếu gia lớn 
lên, trưởng thành, từng bước từng bước thành công, thành tích thiếu gia đạt được trên thương 
trường ai ai cũng nhìn thấy hết cả rồi, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với những trải nghiệm 
trước đâu, có thể mọi người sẽ phải đi sâu vào một nơi cách xa nền văn minh nhân loại, tất cả 
đều phải dựa vào đôi tay của mình, kinh nghiệm đó thiếu gia cậu xưa nay chưa từng trải qua bao 
giờ. Ở Khả Khả Tây Lý cậu được đội khảo sát cứu sống, nhưng không phải lần nào cũng mau 
mắn như vậy. Đức Nhân lão gia chỉ có một người con trai là cậu..." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười ngắt lời: "Được rồi, chú La Ba, tôi biết ý chú rồi. Đời người đâu 
phải chuyện gì cũng trải qua hết chứ, trước đây nhà chúng ta cũng đâu có người nào làm kinh 
doanh đâu, bất kể là làm chuyện gì thì cũng phải có người làm lần đầu tiên đúng không. Tôi nhớ 
cha từng nói thế nàu, mỗi ngàu chúng ta đều đang đọ sức với ngày mai chưa biết thế nào, mỗi 
giờ mỗi khắc, chúng ta đều phải vượt qua giờ khắc tiếp theo mà chưa biết về nó. Đời người 
chính là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy, vận dụng, tôi không sợ thử thách đâu." 
Nghe những lời lo âu của La Ba, bao nhiêu u uất trong lòng Trác Mộc Cường Ba ngược lại còn 
bị quét sạch trơn, lại bừng bừng nhiệt huyết và ý chí. 


La Ba lại nói: "Còn một tin xấu nữa..." 
"Hả? Chuyện gì nữa? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


La Ba đáp: "Em trai tôi..sau lần thiếu gia tới thăm em trai tôi, bác sĩ nói, bệnh tình của cậu ấy có 
biến đổi thất thường, vì cố sức muốn nhớ lại đâm ra thành quên càng nhiều hơn, có lẽ chỉ có khi 
nào tới được nơi đó cậu ấu mới nhớ lại được thôi, sợ là trên đường tìm kiếm nơi ấy không thể 
giúp được gì nhiều cho thiếu gia và mọi người đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba chau mày lên, đây quả thực là một tin không tốt. Giờ người điên ở Mông 
Hà đã mất tích, nếu Ba Tang không thể nhớ ra lộ tuyến họ cần đi, vậy thì chẳng khác nào đã 
mất đi hi vọng và cũng là đầu mối cuối cùng. Gã nghĩ ngợi giây lát, rồi cố làm ra vẻ bình thản 
nói: "Không sao cả, kú ức có thể từ từ khôi phục, chúng tôi có thể thu xếp gặp những bác sĩ tâm 
lú giỏi hơn. Ba Tang là người có thân thủ và năng lực sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh, chúng tôi 
cần anh ta trợ giúp." Gã ôm lấy hai vai La Ba nói" Chú La Ba, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử 
thách nào, hãy tin vào quyết tâm đó đi." 


Ba người tìm một tiệm ăn bình thường, gọi tùy tiện mấy món, rồi đợi giáo sư Phương Tân ở 
đường im Châu như ông đã yêu cầu. Trác Mộc Cường Ba luôn miệng dò hỏi La Ba về tình 
hình ở nhà và tiến triển công việc, La Ba cũng biết đại khái một số chuyện, nhưng còn cách 
những điều Trác Mộc Cường Ba muốn biết rất xa. Phải tới khi giáo sư Phương Tân xuất hiện 
trong tầm mắt, gã mới nở một nụ cười. 


Hai mắt giáo sư vằn lên những đường tơ máu nhỏ li ti, xem ra mấy ngày bọn Trác Mộc Cường 
Ba đi Khả Khả Tây Lý ông đều không ngủ được, bắt một ông già phải vì chuyện của mình mà 
bôn ba vất vả như thế, trong lòng Trác Mộc Cường Ba cũng thấy áy náu không vên. Câu đầu 
tiên của giáo sư Phương Tân khi gặp mặt cũng là: "Tiến triển thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba khe khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười bí hiểm, giáo sư Phương 
Tân cũng cười cười nói: "Xem ra chuyến đi này của anh vẫn có thu hoạch, nhưng nhất định 
không lớn bằng tôi đâu." Hai người ôm chầm lấu nhau, vỗ vỗ lên lưng nhau. 


Trang 165/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lên xe, giáo sư Phương Tân nói: "Tuy là tôi đã kiếm được tin tức mà anh không thể tưởng tượng 
ra được, nhưng anh cứ nói chuyện của anh trước đi dã." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi cũng không nhớ là mình kể đi kể lại 
bao nhiêu lần nữa rồi. Thế này vậy, trực thăng của chúng tôi hạ cánh tại Trị Đa, tôi bảo người 
trong công tụ mang chiếc Kiêu Long đã cải tiến tới đó. Trương Lập lái xe, Mẫn Mẫn chỉ đường, 
chúng tôi băng qua Khả Khả Tây Lúý." Đường Mẫn lại dấu môi lên. 


Trác Mộc Cường Ba nói tới đoạn bọn họ bị chiếc Hummer truy kích, đặc biệt chú ý tới nét mặt 
giáo sư Phương Tân, nhưng ông chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Gã 
dừng lại hỏi: "Thầy giáo, tại sao thầy có vẻ như..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tôi biết anh muốn hỏi gì rồi, đừng nôn nóng, đợi anh kể hết tôi sẽ 
giải thích." Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục nói, tới đoạn ba anh em nhà sói xám, giáo sư 
Phương Tân mới để lộ thần sắc kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba nói: "Không thể tưởng tượng 
nổi, tôi cũng mới lần đầu tiên gặp được lũ sói kiểu như thế." 

Giáo sư Phương Tân hỏi rất cặn kẽ về hình dáng, màu lông và đặc điểm hình thể của bọn sói, 
cuối cùng nói: "Nếu không phải là anh nói ra, bảo thế nào tôi cũng không tin đâu. Từ màu lông 
và hình thể của chúng, có thể khẳng định bọn sói này hình thể tương đối giống với sói Kenwa, 
nhưng hình dáng thì lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ hơn." 


"Sói châu Mỹ? " Trác Mộc Cường Ba trợn trừng mắt lên. Đường Mẫn thốt: "Oal Từ tận châu Mỹ 
qua đây phải đi một chặng đường xa lắm mà? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Chỉ là hình dáng tương tự tôi, phải biết rằng khi loài mèo cổ đại 
thời cổ sinh vật tiến hóa thành Hesperocvon 1, con cháu của nó đã lan rộng ra khắp châu Âu, 
châu Mỹ theo những con sông cổ, không thể loại trừ khả năng mảnh đất dưới chân chúng ta đây 
từng có một đàn sói châu Mỹ sinh sống. Từ miêu tả của anh về chúng, bọn sói này có lẽ là sinh 
sống ở khu vực cao từ hai đến ba nghìn mét so với mực nước biển, điểm này thì anh nói đúng." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo, tại sao thầy chỉ thấu hứng thú với đặc điểm khu vực của 
bọn chúng, trí thông minh quá sức tưởng tượng của chúng không phải là càng đáng kinh ngạc 
hơn hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Có gì đáng kinh ngạc đâu, mấy con các anh đã gặp không nên gọi là 
sói, mà nên gọi là sói người mới đúng. " 


Nhìn điệu bộ kinh ngạc đến không thốt nên lời của Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn, giáo sư 
Phương Tân mỉm cười tiếp lời: "Không phải hai người tưởng tượng ra loại sói cứ đêm trăng tròn 
thì có thể đứng thẳng dậu hóa thân thành người đấy chứ, đó là truyền thuyết thôi. Người sói mà 
tôi nói, là chỉ một luận thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra một suy luận thế này, 
nếu con người chưa tiến hóa thành động vật cao cấp nhất trên thế giới này, thì trong những 
động vật có thể thay thế địa vị của con người, sói xếp hàng thứ hai đấy." 


Đường Mẫn liền lanh chanh hỏi ngay: "Vậy còn thứ nhất? " 


"Cá heo, " giáo sư Phương Tân đáp, "thứ ba là voi. Bọn chúng có mấy điểm chung, đầu tiên, là 
cả ba loài nàu đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương một đứa trẻ 
ba tới bốn tuổi; kế đó, chúng đều sống theo bảy đàn, chính là để đặt nền móng cho việc tích lũu 


Trang 166/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kinh nghiệm; thứ ba, bọn chúng đều có ngã thức, đây cũng là nhân tố cần thiết để một loại động 
vật có sự biến đổi tự thân. Cá heo được xếp hàng thứ nhất là vì chúng sống ở biển, các nhà 
khoa học cho rằng, sức nâng của biển làm đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng tôi 
thì không cho là vậy, qua nghiên cứu của tôi, sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật 
có trí thông minh cao như loài người, nguyên nhân rất đơn giản, thân thể cá heo và voi đều 
không thích hợp cho lao động, khả năng linh động và sử dụng công cụ của tứ chỉ so với sói thì 
kém rất xa cho dù bọn chúng có suy nghĩ, nhưng không có các cơ quan bổ trợ thì cũng không 
làm được. Trong sự cạnh tranh tiến hóa giữa sói và người, bọn chúng chỉ kém có một vạn năm, 
nếu chúng bắt đầu tiến hóa từ một vạn năm trước đó, lúc này có lẽ đã là trở thành kẻ thống trị 
cả thế giới nàu rồi." 


Đường Mẫn phản đối: "Giáo sư nói sai rồi, xếp hàng đầu tiên phải là đại tỉnh tỉnh chứ.” 


Giáo sư Phương Tân cười cười giải thích: "Chúng ta chính là đại tinh tính chứ còn gì nữa. Giới 
khoa học chỉ bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải của cùng 
một giống loài. Nếu ngày nào đó loài người biến mất trên địa cầu này, đứng trên mặt đất có lẽ 
sẽ là loài chó mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng chứ không phải đại tỉnh tính, bọn chúng đã được định 
sẵn là kẻ bị đào thải vì tiến hóa thất bại rồi. Vì vậu, nếu có một nơi nào đó do chó làm chúa tế, 
thì rốt cuộc chúng đã tiến hóa tới trình độ thế nào chúng ta thật khó mà tưởng tượng nổi, chẳng 
hạn như, nơi... 


Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt tròn lên vì kinh ngạc của Trác Mộc Cường 
Ba cũng đang nhìn chằm chằm vào ông, cả hai cùng nghĩ tới vùng đất ấu, nơi người và sói ở 
chung như những người bạn thân thiết. Giáo sư Phương Tân nói: "Thật không thể tin nổi, nơi đó 
rốt cuộc chỉ có trong truyền thuyết hay thực sự tồn tại đây? "“Trác Mộc Cường Ba tiếp: "Tôi cũng 
không biết nữa, bây giờ đầu tôi rối lắm rồi." 


Đường Mẫn thắc mắc không hiểu: "Sao thế? Hai người nghĩ ra điều gì rồi vậy? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không có gì, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, Cường Ba, nói tiếp đi, 
sau đó thì thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba lại kể chuyện bọn họ được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống, giáo sư 
Phương Tân cười cười nói: "Thì ra là 'đội trưởng cự hạn' cứu các anh một mạng." Thấy Trác Mộc 
Cường Ba tỏ vẻ không hiểu, ông lại nói, "Trước đây tôi đã có duyên gặp anh chàng râu ria đó 
một lần, anh ta từng đi Nam Cực, Bắc Cực, lên đỉnh Chomolungma, là một thằng cha liều mạng 
coi khảo sát khoa học là một thể thao cực hạn, những nơi người ta không dám đi thì anh ta dám 
đi, tay Hồ Dương đó là một nhà khoa học, người trong nghành đều gọi anh ta là đội trưởng cực 
hạn. Được rồi, nói tiếp đi, sau đó thế nào nữa? " 


Nói mãi nói mãi, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra cây sáo xương, vội lấy ra cho giáo sư Phương 
Tân xem thử. Giáo sư cần thận quan sát cây sáo, rồi nói: "Thứ này tôi cũng không rõ lắm, có 
điều nếu anh muốn tìm hiểu, tôi có thể tìm vài người bạn phân tích xem sao. Bọn Hồ Dương đã 
từng nhìn thấy thì chắc không khó quá đâu. Chỉ là có một điểm lạ, nếu đây đúng là pháp khí của 
Tạng giáo cổ đại, vậu thì tỉ lệ để nó xuất hiện ở Khả Khả Tây Lụ thật sự quá thấp, tôi cho rằng 
đây có lẽ là của những người bạn sói có trí thông minh cao khác thường của anh mang từ nơi 
khác đến Khả Khả Tây Lý thôi. Rất có thể chúng là sói ở Tây Tạng." Giáo sư Phương Tân đột 
nhiên biến sắc, vùi một suy nghĩ khác thường vào sâu trong đáy lòng. "Có thể là loài sói đã tiến 


Trang 167/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hóa thành Tử Kỳ Lân! " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, kế đó lại nói đến chuyện kỳ ngộ trong hang băng, lần này giáo 
sư Phương Tân không lên tiếng nữa, ông cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy cả, chỉ 
tới cuối cùng mới buông một câu: "Thằng cha Hỏ Dương này mạo hiểm quá, cho dù bị bọn săn 
trộm làm tức điên lên thì cũng không nên cho các anh đi theo chứ." 


Trác Mộc Cường Ba biện bạch: "Lúc đó đội trưởng Hồ cũng không nghĩ rằng trong hang băng 
lại nguy hiểm tới vậy. Được rồi, thầy giáo, giờ thầy có thể cho tôi biết được rồi, tại sao nghe 
chuyện chúng tôi bị truy sát mà thầu chẳng hề thấy ngạc nhiên vậy? " Đường Mẫn cũng tỏ vẻ rất 
háo hức được biết câu trả lời. 


Giáo sư Phương Tân giờ mới chậm rãi nói: "Nếu trước khi xuất phát các anh gặp phải chuyện 
đó, sợ là tôi cũng giống như các anh thôi, ngoài kinh ngạc thì chỉ còn biết kinh ngạc, nhưng anh 
còn nhớ không? Lúc anh sắp đi, Đức Nhân lão gia có nhờ anh tới đưa thiếp cho Đức Ni Đại Lạt 
ma, anh có biết dụng ý của cha anh là gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, giáo sư Phương Tân lại nói tiếp: "Đức Nhân lão gia muốn biết 
chuyến đi này của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần khả thi. Đức Ni Đại Lạt ma là pho sử 
sống về gần một nghìn ba trăm năm lịch sử Tây Tạng đó. Bọn họ ở lì trong phòng thảo luận 
suốt năm ngày năm đêm, tôi đã vô cùng vinh hạnh được mởi đến dự thính, cuối cùng, hai người 
họ đã đưa ra một kết luận khiến người ta phải kinh ngạc, tôi nghĩ, đó cũng là nguyên nhân căn 
bản mà các anh bị người ta truụ kích đấu." 


Dưới ánh mắt đầu vẻ hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân lại chậm rãi 
giải thích: "Irác Mộc Cường Ba, học trò và cũng là bạn của tôi ơi, anh có biết nơi anh muốn tìm 
kiếm kia rốt cuộc là ở đâu không? Anh có biết anh không phải là người đầu tiên, cũng chẳng 
phải là người duụ nhất đi tìm kiếm nơi ấu không? Những kẻ khác đang tìm kiếm nó gọi nơi ấy là 
Bạc Ba La thần miếu đấu! " 


Bạc Ba La thần miếu 


Không khí trong xe như đông cứng lại, Trác Mộc Cường Ba chỉ nghe giáo sư Phương Tân khẽ 
nói tiếp: "Đức Nhân lão gia chỉ căn cứ vào những điều chúng ta phát hiện được để đưa ra suụ 
đoán, nhưng suy đoán này đã được Đức Ni Đại Lạt ma chứng thực. Bạc Ba La thần miếu, tên 
đây đủ gọi là Bạc Ba La Nhân Bác Thiết Đạt Lai thần miếu. Anh chắc phải biết thế nghĩa là gì 
chứ." 


Trác Mộc Cường Ba đờ người ra, dường như quên cả suy nghĩ, mất luôn khả năng hoạt động. 
Đường Mẫn giậm chân nói: "Nghĩa là gì? Nghĩa là gì thế? " 


Hồi lâu sau Trác Mộc Cường Ba mới chằm chậm lên tiếng: "Bạc Ba La nghĩa là thiêng liêng, 
thánh nhân chí cao vô thượng, Nhân Bác Thiết nghĩa là bảo bối, bảo vật quý giá, hai chữ này là 
tiếng Tạng, thường để chỉ những bậc tôn giả chí cao vô thượng trong Tạng giáo, còn Đạt lai thì 
càng không cần nói nữa, đó là âm dịch từ tiếng Mông Cổ, ý là biển lớn; ba từ nàu ghép lại với 
nhau, ý nghĩa chính là bảo bối thiêng liêng chí cao vô thượng nhiều như biển lớn, chính... chính 
là ý này đó." 


Đường Mẫn cũng ngẩn ra, lầm bẩm lặp lại: "Bảo bối thiêng liêng chí cao vô thượng nhiều như 


Trang 168/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biển lớn, trời ơi! " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Thầy giáo, mau nói xem, cha tôi rốt cuộc đã nghiên cứu được vấn 
đề gì, xin thầu nói thật rõ cho tôi xem nào." 


Giáo sư Phương Tân tiếp: "Chuyện này thì đương nhiên thôi, đâu toàn là chuyện anh cần phải 
biết. Sự kiện sớm nhất có thể truy ngược về năm 1844, liên quan tới một nhà thám hiểm người 
Anh tên là Henry Morton Stanlev, tư liệu về người nay tôi cũng có một ít ở đâu, anh có thể xem 
qua. Cái tên Bạc Ba La thần miếu, chính là từ miệng ông ta mà truyền ra thế giới bên ngoài." 


Giáo sư Phương Tân lấy trong cặp táp ra một tập tài liệu, trong lúc Trác Mộc Cường Ba chăm 
chú đọc, lại bổ sung thêm: "Ông ta có thể được coi là một trong những nhà thám hiểm khảo cổ 
có nhiều truyền kỳ nhất thế kỷ 19, những câu chuyện thám hiểm của ông ta nhiều lần lên báo, 
rất gây xôn xao dư luận, thời đó có nhiều người đã đọc những câu chuyện ấy và trở thành nhà 
thám hiểm. Nhà khảo cổ người Đức đã phát hiện ra thành Troụ, Heinrich Schliemann và người 
Mỹ đầu tiên đặt chân tới Bắc Cực, Robert Edwin Peary đều vì sùng bái Stanleu mà bước chân 
vào con đường thám hiểm và khảo cổ. Quan điểm khảo cổ của Stanleu có một đặc điểm, đó 
cũng là tín đều mà cả đời Heinrich Scheliemamn luôn tin tưởng. Bọn họ tin rằng những thần 
thoại và truyền kỳ truền miệng trong dân gian nhất định đều có một phần sự thực, đó là lịch sử 
được truyền lại bằng phương pháp truyền miệng của dân gian." 


Giáo sư Phương Tân lấy ra một bản tài liệu, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Anh xem cái này đi, 
đây là tài liệu tôi vừa nhờ bạn ở bảo tàng Anh Quốc fax qua đấy." 


Trác Mộc Cường Ba cẩm tờ giấu trên tau, Đường Mẫn cũng ghé đầu vào, cả hai cùng đông 
thanh kêu lên: "Đây là... ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng vậy, đây là một tờ báo tin tức hàng tuần ở Anh vào năm 1844, 
nhìn đâu nàu...." dưới ngón tau giáo sư Phương Tân, trên trang nhất tờ báo viết rất rõ: "Nhà 
thám hiểm vĩ đại lại bắt đầu cuộc hành trình mới, điểm đến là đỉnh núi cao nhất phương Đông 
thần bí”, bên dưới là một số hình ảnh và giới thiệu đã mờ tịt nhìn không rõ nữa. 


Giáo sư Phương Tân nói tiếp: "Theo những gì tôi tìm hiểu được cho đến giờ, nhà phát kiến vĩ 
đại nhất thế kỷ 19 này đã tình cờ nghe được một bài sử thi từ một nghệ nhân người Tạng ở khu 
vực Ấn Độ ngày nau, đó là tác phẩm sử thi còn thần bí còn cổ xưa hơn cả sử thi Cách Tát Nhĩ 
Vương 2, sử thi A Li Vương đến giờ hình như đã thất truyền rồi. Không biết lão già Morton ấu 
đã nghe được truyền thuyết gì trong sử thi A Lí Vương, nhưng ông ta kích động đến nỗi gần như 
mất lụ trí, đồng thời cái tên Bạc Ba La thần miếu cũng bắt đầu xuất hiện nơi miệng ông ta kể từ 
đó. Ông ta trước sau đã ba lần tiến vào khu vực Tâu Tạng để tìm kiếm đầu mối liên quan tới Bạc 
Ba La thần miếu, lần cuối cùng là thu hoạch lớn nhất, nghe nói đã tìm được bản đồ hay thứ gì 
đó tương tự, nhưng hiện nay thì không có cách nào khảo chứng cả, sau đó, thì có chuyến đi đến 
đỉnh núi băng cao nhất trên tờ báo này. Đây cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nhà thám 
hiểm vĩ đại. Tình hình sau đó vô cùng phức tạp mà lại ẩn mật, tôi gần như đã tìm tất cả bạn bè, 
nghe ngóng khắp nơi, đến giờ kết quả đạt được đại khái là như vậy: hình như không biết vì 
nguyên do gì, tấm bản đô đó lại rơi vào tau người Anh, trong Thế chiến Ï lại để thất lạc, thời Thế 
chiến II bị đảng Nazi phát hiện, thế nên sau đó mới có chuyện Hitler hai lần hạ lệnh cho trợ thủ 
đắc lực nhất của mình là Heinrich Himmle đích thân tổ chức hai đội thám hiểm đi sâu vào Tây 
Tạng vào năm 1938 và 1943. 


Trang 169/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân vỗ nhẹ lên người Trác Mộc Cường Ba đang ngây ngẩn như thần trí ở tận 
đâu đâu, mỉm cười nói: "Đây là tôi đã cố hết sức nói một cách đơn giản rồi đấy, nếu thật sự 
muốn giải thích tường tận, e là nửa năm một năm cũng nói không hết. Cũng như lục địa Atlantis 
đã lưu truyền trong thần thoại thời viễn cổ của Tây Âu vậu. Sau Thế chiến ÏI, sự việc lại có thau 
đổi, nghe nói Hoa Kỳ và Liên Xô đều có bản gốc của tấm bản đồ đó, không biết là đã bị tách 
làm đôi trong quá trình tranh cướp hay sao chép lại, có điều là, khi nước Trung Quốc mới vừa 
thành lập không lâu, đã có rất nhiều chuyên gia Liên Xô sang Trung Quốc giúp đỡ, trong đó có 
một đoàn chuywên gia đặc biệt trước sau đã vào Tây Tạng năm lần, đương nhiên cuối cùng cũng 
vẫn là trở về tau không. Đồng thời, vào năm 1950, hai nước Anh Mỹ đã tiến hành hợp tác thám 
hiểm ngọn Chomolungma, hình như cũng là vì tấm bản đồ đó. Về sau nữa, tấm bản đồ vốn được 
bảo tồn bên Mỹ hình như đã bị đánh cắp, rồi xuất hiện các bản đồ phục chế, có lần nhiều nhất 
hình như là cùng lúc xuất hiện tới mười mấy tấm bản đồ, người đến vùng đất không người ở Tâu 
Tạng cũng mỗi lúc một đông, khảo sát khoa học, thám hiểm, thăm dò, lự do thì rất nhiều, kiểu 
gì cũng có. Thế nhưng, những người có được bản đồ đó ai cũng như ai, sau khi vào vùng đất 
không người ở Tây Tạng đó, đều chỉ có đi mà không có về, chỉ là những người thám hiểm sau 
này không ngừng phát hiện ra thêm nhiều thi thể nữa mà thôi. 


Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói: "Theo trí nhớ của Đức Ni Đại Lạt ma, lần gần đây nhất là 
vào năm 1991, ba nhà thám hiểm nước ngoài đã tới Nhung Bố tự tìm một Lạt ma làm hướng 
đạo, cuối cùng tiến vào khu vực núi Hi Hạ Bang Mã, và cũng chung số phận với những nhà 
thám hiểm khác, biến mất vĩnh viễn rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm nhắc đi nhắc lại: "Đó rốt cuộc là nơi thế nào? Tại sao lại như vậu 
được chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân lựa lời khuyên giải: "Tôi biết hiện giờ anh rất khó chấp nhận, nhưng sự 
thực là vậu. Bạc Ba La thần miếu thần bí xưa nay chưa có ai tìm thấy mà bộ tộc Qua Ba đời đời 
bảo vệ chính là nơi chúng ta cần đến. Thế giới bao la, không chuyện kỳ lạ gì là không thể có, 
đây là một sự trùng hợp khác thường, cho dù nhà văn giỏi nhất thế giới này cũng không thể bịa 
ra được chuyện trùng hợp đến thế, Tử Kỳ Lân mà chúng ta muốn tìm, không ngờ lại ở cùng một 
nơi với Bạc Ba La thần miếu mà người ta đã tìm kiếm mấy trăm năm navl Sau khi Đức Nhân lão 
gia và Đức Ni Đại Lạt ma cùng nghiên cứu, tuy đến giờ vẫn chưa biết Bạc Ba La thần miếu có 
thực sự tồn tại hau không, nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng người tìm kiếm ngôi 
miếu thần này lúc nào cũng tồn tại, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc tìm kiếm miếu thần cả. Vì 
vậy, lúc tôi nghe anh kể bị người ta phục kích, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên, nếu như lâu 
như vậu mà không có người chú ý đến mấy người chúng ta, thì mới khiến người ta thấy kỳ quái 
đấy. Hơn nữa, bọn họ trước đó còn bắt cóc người Qua Ba bị điên kia, cũng có nghĩa là, đám 
người ấy từ lâu đã để mắt đến chúng ta rồi." 


Giáo sư ngưng lại giây lát, rồi tiếp tục: "Lần này khác với những lần trước, chúng ta lần theo 
những đầu mối khác để tìm kiếm nơi đó, chứ không có bản đô, đây có lẽ chính là ưu thế của 
chúng ta cũng nên." 


Trác Mộc Cường Ba cúi đầu trầm tư không nói, Đường Mẫn không hiểu thắc mắc: "Chúng ta 
không có bản đồ, sao có thể nói là một ưu thế được chứ ạ? " 


Giáo sư Phương Tân giải thích: "Tấm bản đồ ấy đến giờ vẫn còn chưa xác định được là có thực 
sự tồn tại hau không, mà cho dù là có, thì có bao nhiêu tấm chứ? Tấm nào là bản gốc? Tấm bản 


Trang 170/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đồ ấy rốt cuộc có chỉ rõ phương hướng hay không? Tất cả đều không thể xác định, hơn nữa, 
còn một tấm là bản đồ sao lục lại theo trí nhớ, có vẻ như là chỉ về hướng đỉnh Chomolungma, 
mà rất rõ ràng đó là một hướng ởi sai lâm. Chúng ta không có bản đồ, vậy thì sẽ không quá Ủ lại 
vào những đầu mối trên giấu, đâu chẳng phải là ưu thế của chúng ta thì là gì nữa? Nhưng vấn đẻ 
lúc này là, đã xuất hiện một người Qua Ba trước nay chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa người nàu 
đã bị đám người cũng muốn tìm thần miếu bắt cóc đi rồi, không biết bọn chúng có tới được Bạc 
Ba La thần miếu trước chúng ta một bước không nữa." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Tôi không biết, giờ tôi loạn lắm rồi, tôi không hiểu tại sao sự 
tình lại tiến triển ra thế này nữa, tất cả đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của 
tôi. Thầy giáo chúng ta phải làm sao bây giờ, thầy giáo? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất, là thử tìm nhóm 
người muốn tìm Bạc Ba La thần miếu kia để tiếp xúc và tìm tiếng nói chung, bởi vì biết đâu bọn 
họ lại nắm những đầu mối rất quan trọng khác, chúng ta tập hợp các đầu mối của cả hai bên lại, 
nhỡ đâu tìm thấy ngôi miếu thần trong truyền thuyết kia, sau đó thì ai lấy thứ người nấy cần, bọn 
họ tìm kiếm châu báu, còn chúng ta thì tìm Tử Kỳ Lân." 


Giáo sư Phương Tân còn chưa nói hết, Trác Mộc Cường Ba đã thô lỗ ngắt lời: "Đủ rồi, đừng nói 
nữa. Tôi sẽ không cùng những kẻ đã vác súng phóng hoả tiễn `mời tôi nói chuyện hợp tác đâu. 
Vĩnh viễn không bao giờ! A, xin lễi thầu giáo, tôi cáu quá, không khống chế được cảm xúc mất 
HÔI. 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười tỏ ú thông cảm, nói tiếp: "Vậy thì, con đường thứ hai chính là... 
dùng danh nghĩa quốc gia để tiến hành khảo sát khoa học! " 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, nghi hoặc nói: "Xin thầu làm ơn nói rõ hơn một chút." 


Giáo sư Phương Tân cười cười: "Chúng ta có thể làm dự án khảo sát để bảo vệ di tích văn hoá 
và cứu lấu văn vật quốc gia trình lên các cơ quan hữu quan của nhà nước, sau khi thông qua một 
quá trình phê duyệt lằng nhằng, chúng ta sẽ tổ chức một đoàn chuyên gia tiến hành hoạt động 
khảo sát, đồng thời nhà nước sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết, có điều ở đây xuất hiện hai vấn 
đề." 

"Vấn đề gì thế? " 

"Đầu tiên, trong đoàn chuyên gia mà nhà nước thành lập đó, tất cả đều là chuyên gia, còn 
chúng ta thì lại không phải, thậm chí có thể nói là chẳng hẻ biết gì về Bạc Ba La thần miếu cả, 
vì vậu chúng ta đều không thể trở thành thành viên của đoàn chuyên gia đó, mà chỉ có thể làm 
trợ thủ." giáo sư Phương Tân nói. 


“Trợ thủ thì làm gì? ” Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Lấy ví dụ nhé, khi đội khảo sát của nhà nước muốn lên đỉnh 
Chomolungma, các thiết bị quan trắc quá nặng, thành viên đội khảo sát không thể vừa vác vật 
nặng như thế mà leo lên tận đỉnh Chomolungma được, nên phải thuê dân Tạng ở Hạ Nhĩ Ba 
vác giúp máu móc, tác dụng của chúng ta ở trong đoàn chuyên gia này, chính là gần như những 
người vác đồ đặc máu móc đó, hiểu chưa? " 


Trác Mộc Cường Ba do dự giây lát, rồi gượng cười nói: "Được thôi, chẳng phải chỉ là vác đồ thôi 


Trang 171/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sao, nếu có thể tìm được nơi ấu, tìm được Tử Kù Lân, tôi làm trâu làm ngựa cũng được." 


Giáo sư Phương Tân lại nói: "Được, vấn đề thứ hai chỉ sợ hơi khó khăn một chút." Trác Mộc 
Cường Ba thầm rợn người. "Nói là vác máu móc đồ đạc chỉ là tôi lấy ví dụ thế thôi, thực tế việc 
của chúng ta, chắc có lẽ là dò đường tiên phong cho đoàn chuvên gia, vì tôi nghe nói, nhà nước 
cũng đã từng đi tìm Bạc Ba La thần miếu, nhưng đều không có kết quả gì, mà một số chuyên 
gia còn không sống trở về nữa, vì vậu mới thay đổi chiến lược, không để những chuyên gia dàu 
dạn kinh nghiệm kia đi mạo hiểm nữa, mà muốn tổ chức một đoàn dò đường đặc biệt, phụ trách 
tập trung chỉnh lý tư liệu về giao cho các chuyên gia ở nhà. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực 
hiện tại của chúng ta, e là nhà nước cũng không dám để chúng ta xuất phát như vậy đâu, vì thế, 
trước khi lên đường tìm nơi đó, chúng ta cần phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt cực kù 
nghiêm khắc, về điểm này..." 


Giáo sư Phương Tân ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, không ngờ gã lại trả lời hết sức 
dứt khoát: "Đây mà là vấn đề gì chứ, tôi cũng đang mong được thế đây." Giọng nói gã toát lên 
vẻ hân hoan rõ rệt. 


Giáo sư Phương Tân ngấm ngầm gật đầu, xem ra chuyến đi Khả Khả Tây Lý đã làm Trác Mộc 
Cường Ba thay đổi không ít, phải như ông nói những lời này trước khi gã đi Khả Khả Tây Lý, 
nhất định là gã đã chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Giáo sư hài lòng nói: "Nếu đã như 
vậu, ngày mai chúng ta tới chỗ Trương Lập một chuyến đi, nói không chừng đội huấn luyện đặc 
biệt chỉ còn thiếu hai chúng ta nữa thôi đấu." 


Nhìn Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến không thốt nổi tiếng nào, giáo sư Phương Tân nở một 
nụ cười bí hiểm: "Ngay ngày thứ hai, sau khi Đức Nhân lão gia và Đức Ni Đại Lạt ma đưa ra kết 
luận, tôi đã nói suy nghĩ của mình cho Đức Nhân lão gia, được sự đồng ú của ông ấy, tôi liền lập 
tức liên hệ với đoàn trưởng Thứ Nhân, Đức Nhân lão gia cũng đích thân gọi điện tới lãnh đạo ở 
Lhasa. Đáng lẽ nếu muốn tổ chức đoàn dò đường, toàn bộ thành viên đều phải được chọn lựa từ 
bộ đội đặc chủng, nhưng vì sức ảnh hưởng của Đức Nhân lão gia và nhiều nhân tố khác, cấp 
trên cuối cùng cũng đã chấp thuận, trước khi các anh về đây, chúng tôi đã chiêu mộ tỉnh anh 
trên toàn quốc, bắt đầu tập trung về chỗ Ban Giác Thứ Nhân rồi. Ba Tang cũng đã tới đội huấn 
luyện đặc biệt, đang kể lại mọi chuyện anh ta gặp phải cho các chuyên gia mới đến để dựa vào 
đó sắp xếp một số vấn đề trong giáo trình huấn luyện." 


Gương mặt Trác Mộc Cường Ba tràn trể kinh ngạc pha lẫn hưng phấn, chừng như chỉ hận 
không thể đến đội huấn luyện đặc biệt ngay lập tức vậy, gã kích động nói: "Thì ra, thầy... thầy 
sớm đã chuẩn bị hết cả rồi, thầy giáo? Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi." Trác Mộc Cường Ba 
mừng rỡ đến nỗi cứ vặn chặt hai tau vào nhau. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đừng vui mừng quá sớm, đợt huấn luyện đặc biệt này rất khắc nghiệt 
đấu, còn chúng ta thì căn bản không thể biết là lúc nào mới thông qua được. Rất có khả năng là 
lúc chúng ta còn đang khắc khổ huấn luyện, đối thủ đã tìm thấu thần miếu mà lấu đi hết cả mọi 
thứ rồi." 


Đường Mẫn đột nhiên cất tiếng: "Có còn con đường thứ ba không? " 


"Còn chứ, " giáo sư Phương Tân điểm đạm nói, "bỏ cuộc." Đường Mẫn lè lưỡi, không dám nói gì 
thêm nữa. 


Trang 172/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi có lòng tin, trước khi chúng tìm thấy Bạc Ba La thần miếu chúng 
ta có thể hoàn thành đợt huấn luyện đó." 


"Đúng vậy, chúng tôi có lòng tin, nhất định có thể hoàn thành." Đường Mẫn cũng nói. 


"Hử? " giáo sư Phương Tân quay đầu lại, nghiêm khắc nói, "Cái gì cơ? Cô còn muốn đi nữa à? 
Lần này cô gây hoạ chưa đủ chắc? Suýt chút nữa cô làm cả ba người chết ở Khả Khả Tây Lý rồi 
đó." 


Vành mắt Đường Mẫn đỏ lựng lên, ngữ khí của giáo sư Phương Tân cực kỳ nặng nề, Trác Mộc 
Cường Ba bị kẹt giữa hai người, không biết phải an ủi Đường Mẫn thế nào, cũng không biết nên 
làm sao giải thích với giáo sư Phương Tân. Bầu không khí gượng gạo bao trùm trong mấy phút, 
cuối cùng Đường Mẫn "hức hức" khóc oà lên: "Hu hu, không... không phải cháu cố ú mà. Oa..." 


Đường Mẫn đau lòng khóc oà lên, nhưng giáo sư Phương Tân lòng dạ sắt đá, một lời nhẹ nhàng 
an ủi cũng quyết không nói, Trác Mộc Cường Ba vắt cả óc ra, mài rách cả môi, cuối cùng cũng 
thuyết phục được giáo sư Phương Tân đồng ý cho Đường Mẫn tham gia huấn luyện đặc biệt, 
còn chuyện có thể thông qua huấn luyện hay không thì tính sau. Giáo sư Phương Tân đưa mắt 
nhìn Đường Mẫn gục đầu vào ngực Trác Mộc Cường Ba khóc tấm tức, thầm thở dài trong lòng, 
ông hiểu rất rõ học trò nàu của mình, bình thường gã ta tính tình lạnh nhạt, rất ít động lòng với 
ai, nhưng một khi đã động lòng thì lại vô cùng sâu đậm, giờ muốn tách rời gã và Đường Mẫn 
xem ra không phải chuyện dễ dàng rồi. 


Về nhà gặp cha mẹ, Trác Mộc Cường Ba kiên quyết biểu thị mình sẵn sàng thực hiện chuyến 
thám hiểm lớn trong đời này, đối với quyết định của gã, lần này thì thái độ của cha mẹ hoàn 
toàn khác với những lần trước đó, Đức Nhân lão gia vô cùng tán đồng, trở thành người ủng hộ 
mạnh mẽ của gã, còn bà Mai Đoá mẹ gã lại đau lòng rơi lệ. Ngày hôm sau, trước khi Trác Mộc 
Cường Ba chuẩn bị tham gia huấn luyện đặc biệt, cha gã, Đức Nhân lão gia, nghiêm nghị đích 
thân đeo cho gã ba bùa hộ thân của gia tộc Đức Nhân, một thanh thập tự kiếm bằng đồng tượng 
trưng cho cát tường như Ú. 


Thanh thập tự kiếm đống to bằng bàn tay ấy giáo sư Phương Tân cũng từng thấy qua, ông nghĩ 
có lẽ vật này ít nhất cũng phải trải qua lịch sử không dưới nghìn năm, là một văn vật hiếm thấu 
trên đời, hơn nữa nội hàm lịch sử của nó còn không thể đánh giá. Thân kiếm hình lăng trụ rất 
có tính tượng trưng, bên trên khắc bốn loại thú cát tường là sư tử gầm, rồng nhe nanh, hổ ra uy, 
đại bàng tung cánh, phía sau mỗi con thú đều có một hàng văn tự cổ quái, nghe nói là Tạng văn 
cổ đã thất truyền từ lâu; đốc kiếm cũng là một con thú, tư thế hiên ngang hùng dũng, nhe nanh 
múa vuốt, hơi giống Kỳ lân, nhưng đầu có ba góc, theo như Đức Nhân lão gia nói, thì con thú 
này tên gọi là Tam giác Tì hưu, là một loài lưỡng tính. 


Sửa soạn hành trang xong, Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa bước vào hành trình mạo hiểm 
của cuộc đời mình trong nghìn vạn lời dặn dò của mẹ. Lần này khác với những lần trước, gã sẽ 
đến một thế giới mờ mịt không biết ra sao, lần này có lẽ gã sẽ rời ra nền văn minh nhân loại, tất 
cả đều phải dựa vào sức lực của chính mình, nhưng bước chân của gã vẫn chắc chắn mạnh mẽ 
như mọi lần trước đâu, khiêu chiến với vận mệnh, theo đuổi lý tưởng, đó chính là tín niệm cả đời 
không bao giờ tha đổi của gã. 


Trung tâm huấn luyện đặc biệt ở trong dãy Tung Sơn. Trên đường, núi tuyết dựa vào bầu trời 
xanh thăm thắm, dòng sông nhỏ bên dưới vâng dương buổi ban mai tựa như dải lụa bạc, trên 


Trang 173/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thảo nguyên rải rác những đàn bò đàn dê, cả một vùng đất mênh mông, bình yên và tràn đầy sự 
sống. Cơn gió mát lạnh thổi qua, mang theo một vẳng mây trắng tinh khiết cũng cuốn đi mọi ưu 
phiền buồn bực trong lòng mọi người. Bất kể là ai chăng nữa, gió nhè nhẹ của cao nguyên, 
trong lòng đều trào dâng lên khát vọng muốn qu xuống bái lạuy ngọn Tuyết Sơn 3 thần thánh 
thiêng liêng, trải tâm sự của mình trên mặt hồ tĩnh lặng yên bình kia. Trác Mộc Cường Ba nhìn 
bức tranh như trong câu chuyện đồng thoại trước mắt, trong lòng đầy những bất an và mong đợi 
đối với đợt huấn luyện đặc biệt lần này, cánh cửa sắt lớn của trung tâm huấn luyện đã ở gần 
ngay trước mắt, một cánh cửa mở ra tương lai mờ mịt. 


Tỉnh anh tê tựu 


Cơn gió lưng chừng núi từ từ thổi qua, tư duy Trác Mộc Cường Ba cũng dần trở nên tách bạch rõ 
ràng hơn, gã hỏi: "Thầy giáo, thầu nói xem, Bạc Ba La thần miếu này và Tứ Phương miếu lần 
trước cha tôi nhắc tới, chúng có quan hệ gì với nhau không nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân tỏ ý khen ngợi, gật đầu nói: "Không sai, tôi cũng từng hỏi câu hỏi này, tại 
sao lại gọi là Bạc Ba La thần miếu chứ? Tại sao nó lại có báu vật nhiều như biển lớn? Nếu nói là 
Bạc Ba La thần miếu, vậy thì khả năng lớn nhất là vào khoảng thời gian diễn ra cuộc vận động 
Diệt Phật..." 


"Có phải Thánh giáo đã chuyển bảo bối trong Tứ Phương miếu tới Bạc Ba La thần miếu hay 
không, đây là nghi vấn lớn nhất của chúng tai " Trác Mộc Cường Ba tiếp lời. Giáo sư Phương 
Tân mỉm cười gật đầu khe khẽ, lúc này, ba người đã tới một doanh trại ẩn mật trong núi. 


Đứng ngoài cửa chờ sẵn bọn họ là Trương Lập và Ba Tang mặt đầy râu ria lởm chổm. Trong lúc 
Ba Tang và anh trai La Ba đang nói chuyện gì đó, Trương Lập hồ hởi nói: "Cường Ba thiếu gia, 
anh đoán xem tôi gặp ai ở đâu nào? Nhất định là anh không đoán được đâu." 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, Trương Lập lại nói: "Ra đây đi, lính trinh sát." Nhạc Dương liền 
mang theo nụ cười rực rỡ như mặt trời của anh ta bước đến, chào đúng theo kiểu nhà binh: 
"Báo cáo! Đội viên đội huấn luyện đặc biệt Nhạc Dương có mặt! " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, đưa tay ra, đợi mọi người giới thiệu một lượt xong, Nhạc Dương 


nói: "Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đang đợi mọi người, vào trong trước đã. 
Giáo sư Phương Tân thấp giọng lầm bẩm: "Ô, hoá ra là ông ấy." 


Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, giáo sư Phương Tân liền nói: "Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân, viện sĩ 
Viện Khoa học Trung Quốc, nghiên cứu viên của Bảo tàng Cố Cung, tiến sĩ ngành Cổ văn vật, 
cố vấn thường vụ Đội Khảo cổ Quốc gia Trung Quốc, cố vấn Đội Khảo sát Nam Cực, hội trưởng 
danh dự của Hội những Người Sống sót nơi Hoang dã Trung Quốc." 

Đường Mẫn lè lưỡi nói: "Oa, nghe tên tôi đã biết là nhân vật rất có tiếng tăm rồi." Giáo sư 
Phương Tân lại nói: "Có điều vị tiến sĩ Cổ nàu đã bảy mươi tuổi rồi, ông ấy là bạn tốt của một 
thầy giáo của tôi, chắc là không thể tham gia hành động cùng chúng ta đâu." 


Nhạc Dương nói: "Giáo sư hiểu rõ tiến sĩ Cổ nhỉ. Ông ấy cũng không tới đâu đâu, chỉ là dùng 
điện thoại truyền hình liên lạc với chúng ta thôi. " 


Vào phòng truyền thống đa phương tiện của doanh trại, chỉ thấu trên màn ảnh có một ông già 


Trang 174/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tuổi cổ lai hụ ngồi trên sofa, chào hỏi mọi người rất ân cần. Ông già cất tiếng hỏi trước: "Phương 
Tân, anh cũng ở đây à? Nghe nói nghiên cứu về loài chó của anh đã đạt tới trình độ hàng đầu 
thế giới rồi phải không. Nghĩ lại năm đó anh chỉ chung tình với mỗi ngành sinh vật học, tôi bảo 
anh theo tôi học khảo cổ anh không chịu, hừ, giờ lớn chừng này tuổi rồi, còn muốn đi thám 
hiểm cơ à? Lại nhớ đến nắm xương già nàu rồi hả? " 


Giáo sư Phương Tân túng cười ngượng nghịu: "Tiến sĩ Cổ, việc này, kha kha, em thì hàng đầu 
cái nỗi gì chứ, chỉ là các đồng nghiệp trên thế giới cùng giao lưu trao đổi thôi. Lần này đi thám 
hiểm, cũng là vì nghiên cứu học thuật thôi mà. Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của tiến sĩ 
Cổ rất phong phú, có thầu trợ giúp, chúng em nhất định sẽ thu hoạch được không ít sau đợt 
huấn luyện nà.” 


Tiến sĩ Cổ nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp: "Mấy thứ anh gửi tới, tôi đều xem qua cả rồi, tất cả 
đều là tinh phẩm, nếu lần này các anh thành công, giá trị của phát hiện nhất định sẽ làm chấn 
động cả thế giới. Tôi giờ tuổi đã cao, nếu không, thật cũng muốn đích thân tham gia hoạt động 
khảo sát lần này lắm đấy. Phải rồi, anh chàng cao to bên cạnh kia, anh chính là người khởi 
xướng và tài trợ cho lần hành động này phải không? Xin lỗi nhé, tôi giành quyên chỉ huy của 
anh mất rồi. Kha khal " 


Tiến sĩ Cổ đổi giọng nghiêm túc nói: "Lần khảo sát nàu được nhà nước hết sức coi trọng, thế 
nên mới đặc biệt kéo lão già tôi ra làm phó tổng chỉ huy, cũng là tổng chỉ huy huấn luyện cho 
các anh, tất cả trang thiết bị cần thiết đều do nhà nước cung cấp, hành động cũng phải tuyệt đối 
phục tùng chỉ huy, nếu ai phạm quụ, chúng tôi có thể khai trừ người đó ra khỏi đội khảo sát bất 
cứ lúc nào. Bây giờ, tôi muốn hỏi mọi người vài câu." 


Tiến sĩ Cổ lấy ra một tập tài liệu, đọc lên: "Ừm, Trác Mộc Cường Ba, người Tạng. Rất tốt, tôi 
hỏi anh, anh có biết hành trình lần này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết." 


Tiến sĩ Cổ lại hỏi tiếp: "Các anh là người đi trước mở đường, bất cứ lúc nào cũng bị đe doạ tới 
tính mạng, cả cái chết mà anh cũng không sợ sao? ” 

Trác Mộc Cường Ba đáp như chém đinh chặt sắt: "Sợi ” 

Tiến sĩ Cổ liền hỏi: "Vậy tại sao anh còn muốn đi? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Vì tín ngưỡng của tôi. 


Tiễn sĩ Cổ nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba một lúc lâu, nói: "Được lắm, có tín ngưỡng 
của mình, đời người sẽ không còn trống rỗng cô quạnh nữa. Phương Tân thì tôi không hỏi nữa, 
anh đã từng hiến mấy ngón tau cho nghiên cứu về loài chó, cũng bảy tám lần vào sinh tử, ngại gì 
thêm một lần này nữa, phải không? Ô, cô bé con này, cháu cũng muốn tham gia đội khảo sát 
lần này cơ à? " 


Đường Mẫn gật đầu, tiến sĩ Cổ lại hỏi: "Vậy tại sao cháu muốn tham gia hành động lần này thế? 


Hj 


"Vì tình yêu! ” Đường Mẫn không cần nghĩ ngợi đã đáp nga. 


Trang 175/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tiến sĩ Cổ cười cười nói: "Ha ha, thấy chưa, lý do của cô bé con này đầy đủ hơn hai người các 
anh nhiều đấu. Ứm, được đấu, bé con à, ta ủng hộ cháu về mặt tinh thân. Có điều, hoạt động 
khảo sát lần này khó khăn hơn tất cả những lần khảo sát có tính chất thám hiểm trước đây, hệ 
số nguụ hiểm của mọi người thậm chí còn có thể cao hơn đội khảo sát Nam Cực nữa, vì vậu, 
dựa vào tố chất và điều kiện sức khoẻ của cháu, cháu không thích hợp để tham gia hành động 
lần này đâu." 


Đường Mẫn dấu môi lên nói: "Ông ơi, thật là trọng nam khinh nữ." 


Một tiếng "ông ơi" nũng nịu của Đường Mẫn làm tiến sĩ Cổ cười nheo cả mắt lại, vội vàng nói 
ngay: "Kha kha, tuy ông cao tuổi một chút, nhưng tư tưởng thì vẫn là tư tưởng Trung Quốc mới 
đấy nhé, không đến nỗi còn quan niệm phong kiến đâu. Ha ha, ông không gạt cháu gái, nhưng 
lần hành động này thực sự không thích hợp với cháu, những người chúng ta cần đều là thanh 
niên trai tráng, thám hiểm là công việc rất cần sức khoẻ, không có thể lực thì sẽ nguụ hiểm lắm 
đấy." 


Đường Mẫn vội nói: "Cháu, cháu có sức khoẻ." Cô đột nhiên bịa ra một chuyện, "Trước đâu 
cháu cũng thường theo anh trai đi thám hiểm mà." 


Trác Mộc Cường Ba biết rõ, tuy anh trai của Đường Mẫn là một người đam mê thám hiểm đến 
cuồng nhiệt, nhưng cô em gái này của anh thì lại rất ngoan ngoãn ở trường học hành, chưa bao 
giờ đi thám hiểm dù chỉ một ngày. Nhưng trong lòng gã lại đang rất mâu thuẫn, không bóc mẽ 
cô mà chỉ thầm nhủ: "Nếu quả thực không được thì cũng đành thôi, để hôm khác khuyên giải 
Mẫn Mẫn vậy." 


Tiến sĩ Cổ hỏi: "Với anh trai cháu à? Anh trai cháu là ai? " 
Đường Mẫn đáp ngay: "Anh trai cháu là Đường Thọ, anh ấy hay đi thám hiểm lắm." 


"Đường Thọ? ! " tiến sĩ Cổ đột nhiên lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nói: " Anh chàng hay lên tạp chí 
đấu hả? Ừm, anh chàng này, tôi có gặp một lần hồi năm năm trước rồi, chúng tôi còn trao đổi 
về kỹ năng sinh tổn nơi hoang dã và thám hiểm nữa. Lúc đó tôi đã quả quyết rằng, trong các 
nhà thám hiểm Trung Quốc, anh ta không xếp hàng thứ nhất thì cũng phải ngồi ghế thứ hai. 
Đúng là cháu từng đi thám hiểm với anh trai rồi đấy chứ? " 


Đường Mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu cái rụp. Tiễn sĩ Cổ lắm bẩm: "Anh trai cháu là 
kỳ tài hiếm có trong giới thám hiểm, chỉ là tâm tư nặng nề quá, thứ gì cũng muốn chiếm làm của 
riêng, mà những thứ ấy lại cực kỳ nguy hiểm, hụ vọng anh ta không gặp phải vấn đề gì trong khi 
thám hiểm. Nếu cháu đã nói từng cùng anh trai đi thám hiểm rồi, vậu thì cứ ở lại huấn luyện thử 
hai ngày coi sao rồi tính sau." Đường Mẫn ngấm ngầm nháy mắt với Trác Mộc Cường Ba, Ú 
chừng muốn nói may mà tiến sĩ Cổ không biết cô chưa bao giờ cùng anh trai đi thám hiểm hết, 
và cả chuyện giờ anh trai cô còn đang nằm ở bệnh viện tận bên Mỹ nữa. 


Tiến sĩ Cổ lại nói tiếp: "Vì sức khoẻ tôi không được như trước nữa, lần nàu không thể đích thân 
tới chỉ đạo huấn luyện kỹ năng sinh tổn nơi hoang dã cho mọi người, tôi đã uỷ thác một học trò 
của tôi tới hướng dẫn các bạn. Cô ấu từng làm sĩ quan huấn luyện trong quân đội, hiểu rõ môi 
trường cao nguyên Thanh Tạng, phương pháp huấn luyện cũng rất riêng biệt, lúc nàu cô ấu đã 
trên máy bay tới Lhasa rồi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới chỗ mọi người, hụ vọng mọi người 
có thể hoà hợp với nhau, còn tôi, sẽ ở Hải Nam chỉ huy từ xa thôi. Kha Kha." 


Trang 176/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba chợt hỏi: "Không biết tổng chỉ huy lần hành động này là ai vậy? " 


Tiến sĩ Cổ cười cười nói: "m, là một cán bộ hành chính, người ta còn công vụ bộn bề, giờ đang 
họp ở Bắc Kinh, có điều, người đó đã hứa là nhất định sẽ kịp tới tham gia đợt huấn luyện đặc 
biệt nàu. Tôi không tiện tiết lộ quá nhiều, tới lúc ấy mọi người sẽ biết cả thôi, trong lần hành 
động này, cộng thêm học trò của tôi là trong quân đội tổng cộng rút ra ba người, bọn họ sẽ là 
chủ lực hành động, còn các anh có bốn người, nhiều hơn một. Nhiệm vụ chủ vếu của các anh là 
dẫn đường, quan hệ đã rõ ràng chưa? Ngoài ra còn có hai người nữa cũng giúp đỡ cho mọi 
người, một là trợ thủ lâu năm của tôi, một là đại biểu của phía tôn giáo Tâu Tạng, dù sao đâu 
cũng là vụ việc có quan hệ rất lớn đến giáo lụ cổ đại của người Tạng mà, tin rằng vị đó có thể 
đưa ra những chỉ dẫn từ phương diện tôn giáo mà chúng ta không nghĩ tới được." 


Giáo sư Phương Tân liền nói ngay: "Ồ, trợ thủ mà tiến sĩ Cổ nói đế, có phải là Ngải Lực Khắc 
không? ” 


Tiến sĩ Cổ gật gật đầu, giáo sư Phương Tân lại nói: "Vậu thì tôi yên tâm rồi. " 
Trác Mộc Cường Ba thấp giọng hỏi: "Thầy giáo, thầy giáo biết anh ta à? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "m, Ngải Lực Khắc là một người Tân Cương rất nhiệt tình, nhỏ 
hơn tôi mười tuổi, anh sẽ thích anh ta cho mà xem. Năm đó anh ta là người nổi bật nhất được 
tiến sĩ Cổ đích thân tuyển lựa trong hàng ngũ các thành viên trẻ tuổi của đội khảo sát, đương 
nhiên, từng trẻ tuổi thôi, giờ anh ta đã có thể độc lập đứng ra làm người phụ trách những nhiệm 
vụ khảo sát quan trọng rồi. Mười năm trước, khi tôi vào Tây Tạng lần thứ năm đã từng hợp tác 
với anh chàng này, thực sự là một người có kinh nghiệm khảo sát thám hiểm cực kỳ phong phú 
đấy." 


Tiến sĩ Cổ có vẻ đắc ú nói: "Chà, vậy hả? Có điều học trò kia của tôi thì nhất định anh không 
biết đâu, con nhỏ đó mới là học trò đắc ú nhất của tôi đó. Được rồi, mọi người vừa mới tới nơi 
đã bị lão già lắm điều này hỏi cho một tràng, hẳn là cũng mệt rồi, giờ hãy đi nghỉ trước đi, làm 
quen với hoàn cảnh và đồng đội của mọi người, nói không chừng sau này các bạn sẽ nương tựa 
lẫn nhau để sinh tồn đó." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tiến sĩ Cổ, còn một chuyện nữa... " 


Tiến sĩ Cổ lắc đầu ngắt lời: "Được rồi, có chuyện gì thì đợi Ngải Lực Khắc và Cánh Nam đến rồi 
nói với họ là được, tôi cũng phải uống thuốc rồi. Bọn họ sẽ luôn cập nhật báo cáo về tình hình 
của mọi người với tôi, một lần nữa chúc mọi người huấn luyện thuận lợi, sớm tới ngày hoàn 
thành nhiệm vụ khảo sát lần này." 


Hình ảnh trên màn hình biến mất, ba người ra khỏi phòng truyền thông. Trương Lập và Nhạc 
Dương đợi bên ngoài cùng cất tiếng hỏi: "Thế nào? Tiến sĩ Cổ hỏi mọi người những câu hỏi quái 
dị gì thế? " 


Trác Mộc Cường Ba hờ hững kể lại tình hình một lượt, gã thấu hai anh em Ba Tang và La Ba 
đang đứng ở đằng xa, liền bước tới, La Ba dặn dò hai người vài câu vắn tắt, rồi còn phải vội về 
nhà sắp xếp cho những người đến xin gặp Đức Nhân lão gia. Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra 
nói: "Rất vui vì anh gia nhập với chúng tôi. " 


Trang 177/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang không hề tiếp nhận sự thiện chí của gã, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi tới đây không phải để 
giúp anh." Anh ta đưa mắt nhìn theo dáng lưng anh trai mình, nói tiếp, "Là các người tự muốn 
tìm lấu cái chết, tôi chẳng qua chỉ là người dẫn đường mà thôi. Coi như là để báo đáp Đức Nhân 
lão gia đã chiếu cố cho anh trai tôi cũng được 


Ba Tang cao ngạo nhìn về nơi xa xăm nào đó, trong cả đám người này, chỉ có mình anh ta là 
người đã trải qua đoạn hành trình chết chóc ấy, chỉ có anh ta mới biết nơi đó đáng sợ tới nhường 
nào, khi gương mặt râu ria xồm xoàm đặc trưng của anh ta vềnh lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt 
lạnh lùng, không ai biết được trong lòng Ba Tang đang nghĩ đến điều gì cả. 


Nhạc Dương nhìn Ba Tang, nhạt giọng hỏi: "Đó là ai vậy? Sao mà kiêu ngạo thế? " 


Trương Lập nói: "Là em trai của chú La Ba, nghe nói anh ta từng đến nơi chúng ta cần đến, 
nhưng sau đó bị kích động quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ cục bộ. Lần hành động này của chúng 
ta, phải nhờ anh ta dẫn đường đó." Nhạc Dương nghe vậy thì khẽ nhíu đôi mày lên. 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đợi tới sau bữa cơm trưa, huấn luyện viên mà tiến sĩ Cổ đã 
nhắc kia mới thong dong đi tới. Một nam một nữ, người nam cao chừng mét bảy, tóc xoăn nâu 
nâu, gương mặt chữ điền như được căng thêm một tầng da trâu, sớm đã bị các thể loại khí hậu 
khắc nghiệt mài giũa cho như tờ giấu ráp, xem ra có vẻ già dặn hơn tuổi năm mươi của mình, 
nhưng cũng giống như giáo sư Phương Tân, dưới hai hàng lông mày lưỡi mác là một đôi mắt 
nhìn xa trông rộng: còn người nữ, xem ra chỉ tầm hai ba mươi tuổi, mặt trái xoan rất tiêu chuẩn, 
đôi mắt sắc dưới hàng lông mày lá liễu toát lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài xoã ngang vai tung bau 
trong gió, áo gió mỏng bay phần phật càng tôn thêm thân hình của cô, nhìn thật đúng là hiên 
ngang mạnh mẽ. 


Giáo sư Phương Tân thấy Ngải Lực Khắc, liền mỉm cười bước đến đón, hai người từ xa đã vẫu 
tay chào nhau, còn Trương Lập và Nhạc Dương vừa nhìn thấy cô gái kia, đều trợn tròn mắt, gần 
như cùng lúc thốt lên: “Thiết quan âm! " “Thạch nương tử! ” sau đó cả hai lại cùng lúc nhìn điệu 
bộ kinh hoàng của nhau hỏi tiếp, "Anh biết cô ta à? " rồi hai người lại gần như cùng lúc ủ rũ 
đáp, "Đương nhiên rồi, đó là sĩ quan huấn luyện của chúng tôi mà.” 


Ngữ khí Đường Mẫn có vẻ bất mãn: "Cô gái nàu sao mà trẻ quá vậy? " 
Trác Mộc Cường Ba cũng kinh ngạc hỏi: "Cô ta là sĩ quan huấn luyện của các anh à? " 
Nhạc Dương rụt rè đáp: "m, cô ấu, cô ấy từng dạy chúng tôi phương pháp lùng bắt quân địch." 


Giọng Trương Lập cũng nhỏ hẳn đi: "Cô ấy, cô ấy dạy chúng tôi kỹ năng cận chiến, đáng sợ 
lắm." 


Nhạc Dương nói: "Có biết ở chỗ chúng tôi người ta nói thế nào không? Người đàn bà này lạnh 
lùng như băng tuyết, có cánh tay sắt và trái tim của bọ cạp, đối với binh sĩ chẳng khác gì với kẻ 
thù, bị cô ta huấn luyện thì gần như là chịu đựng hình phạt đó." 


Trương Lập thấp giọng nói: "Chỗ các anh còn đỡ đấy, lúc cô ta làm sĩ quan huyến luyện ở chỗ 
bọn tôi, hễ nhắc đến cô ta là ai nấy đều đã giật mình thon thót rồi, nói chuyện cũng không dám 
lớn tiếng nữa. Không biết ở chỗ bọn anh có nghe qua chuyện này chưa, người đàn bà này theo 
chủ nghĩa độc thân đấu, cô ta căn bản chẳng để mắt đến đàn ông đâu." 


Trang 178/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương cũng nhỏ giọng nói: L9) chuyện này thì tôi chưa nghe bao giờ, sao các anh biết 
được thế? " 


Trương Lập càng hạ thấp giọng hơn: "Nghe tên là biết rồi còn gì, Lữ Cánh Nam, Cánh nghĩa là 
cạnh tranh, nam tức là đàn ông còn gì. Thế còn không phải là ý muốn phân cao thấp với đàn 
ông hay sao.” 


Hai người càng nói càng nhỏ giọng, giống như hai kẻ làm chuyện xấu đang ngấm ngầm bàn 
luận, đến đoạn sau thì Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vềnh tai lên cũng không nghe được 
nữa. Đường Mẫn lớn tiếng chất vấn: "Làm gì mà hung tàn thế chứ, dù nhìn thế nào thì tuổi 
người ta cũng đâu có lớn lắm! " 


"Ấu! " Trương Lập và Nhạc Dương liếc trộm Lữ Cánh Nam ở đằng xa một cái. Trương Lập lại 
nơm nớp nói: "Đừng có nói to thế, tai cô ta thính lắm đấy." 


Nhạc Dương cũng nói: "Người đàn bà đó rất giỏi gìn giữ nhan sắc, đừng thấy cô ta trông trẻ 
trung mà lầm tưởng, thực ra đã ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi đầu rồi đó." 


Trác Mộc Cường Ba thoải mái nói: "Thì ra là một cô gái già độc thân, có thể cô ấu hơi trái tính 
trái nết và nóng nảy một chút, nhưng nhất định là không đáng sợ như các anh nói đâu. Tôi chỉ 
thấu vẻ u sầu thấp thoáng trên gương mặt kia thôi, chẳng qua chỉ là một đoá hoa sắp tàn úa, 
đang khổ sở đợi chờ người đến hái trong gió cuối cùng mà thôi." Đường Mẫn liền vênh mặt lên, 
lườm Trác Mộc Cường Ba một cái sắc như dao. 


Trương Lập và Nhạc Dương đều hoảng hốt trợn tròn mắt, ngẩn ra nhìn Trác Mộc Cường Ba, vẻ 
mặt ấu rõ ràng là đang nói: "Anh mà nghĩ như vậy là chết chắc rồi, hết thuốc chữa rồi." Ba Tang 
đứng xa xa lạnh lùng nở một nụ cười chế nhạo. 


Lúc này, Lữ Cánh Nam đã lại gần, Trác Mộc Cường Ba nhìn thế nào cũng không thấy người đàn 
bà này đáng sợ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt ngược lại khiến cô toát lên một thứ khí chất hết sức 
đặc biệt. Nếu nói Đường Mẫn là một con thiên nga trắng thanh nhã, vậy thì Lữ Cánh Nam chính 
là một con chim ưng săn oai vệ, ánh mắt dữ dội đầy uy lực. Không đợi Lữ Cánh Nam đến trước 
mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã bước lên một bước, thấp tha thấp thỏm như thỏ con trông 
thấy sói, nở một nụ cười bất an: “Giáo quan." "Giáo quan." 


Sĩ quan huấn luyện Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn hai người một lượt, hỏi: "Hai anh đều là người 
của quân đội phải không? ” 


Trương Lập và Nhạc Dương lần lượt báo tên đơn vị của mình, Lữ Cánh Nam chỉ "ừm" một tiếng, 
nói: "Tôi biết rồi, " đoạn quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, "Trác, Mộc, Cường, Ba. Bốn mươi 
hai tuổi, cao một mét tám bảy, nặng một trăm linh bảy kilogam, tổng giám đốc cơ sở Nuôi 
Luyện Danh Khuyến Thiên Sư, tài sản hơn trăm triệu? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát người đàn bà mạnh mẽ đứng sát cạnh mình, cô chỉ thấp 
hơn giã nửa cái đầu, cao khoảng từ một mét bảy tám đến một mét tám, đôi mắt hừng hực khí 
thế như muốn doạ khiếp người ta, nhưng gã là kẻ lăn lộn thương trường đã lâu, khí thế của một 
người phụ nữ làm sao áp đảo nổi. Chỉ thấy gã nở một nụ cười hờ hững: "Không sai, trí nhớ của 
cô tốt lắm." 


Lữ Cánh Nam đã ngấm ngầm chú ú, rất hiếm đàn ông bị cô nhìn chằm chằm như vậu mà không 


Trang 179/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lùi bước. Cô lại hỏi tiếp: "Là chuyện gì khiến anh nghĩ không thông? Mà lại liều mạng tổ chức 
một cuộc tìm kiếm nguy hiểm thế này? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Cô không biết tín ngưỡng và theo đuổi có thể khiến người ta có 
khả năng sinh tôn lớn thế nào hay sao? Chẳng lẽ cô sống trên thế giới này mà không từng có lú 
tưởng cũng chưa từng khắc cốt ghi tấm theo đuổi thứ gì hay sao? " 


Lữ Cánh Nam thoáng lạnh người, lập tức hiểu được, người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn trong 
tưởng tượng của cô rất nhiều, con người gã có sức hiệu triệu như một vị lãnh tụ, trong lời nói 
toát lên vẻ uy nghiêm, tuy nói lần hành động này gã chỉ là tham gia với tư cách là thành viên 
thông thường nhưng rốt cuộc ai là người dẫn đội xuất phát, giờ có lẽ là phải tính toán lại mất rồi. 
Lữ Cánh Nam quyết định nghiên cứu cần thận hồ sơ của Trác Mộc Cường Ba rồi mới khảo 
nghiệm tiếp, bèn nhún nhường nói: "Tốt, rất tốt. Tôi đã đi cả ngày trời, giờ có hơi mệt, tôi đi 
nghỉ trước. Giới thiệu với các anh đây là tiến sĩ Ngải Lực Khắc, trợ thủ đắc lực của tiến sĩ Cổ, 
xem ra còn một người nữa chưa đến, mọi người cứ làm quen với nhau trước đi, sau đó tôi sẽ cho 
các vị biết kế hoạch của chúng ta." 


Trác Mộc Cường Ba trông thấy hình như Lữ Cánh Nam đang cười cười, nhưng nét mặt hoàn 
toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Gã chưa từng thấy nụ cười nào như vậy, kỳ dị đến mức làm 
gã cứ ngỡ mình đã trông thấy ảo giác. 


Lữ Cánh nam một mình về phòng nghỉ ngơi, Ngải Lực Khác thì vui vẻ trò chuyện với những 
người khác, được Phương Tân giới thiệu, bảu người ngồi thành vòng tròn nghe Ngải Lực Khắc 
kể những kinh nghiệm từng trải của ông. Ngải Lực Khắc rất giỏi ăn nói, tới chỗ cao hứng còn 
hát cho mọi người nghe mấy bài dân ca Tân Cương, nhảy một điệu đậm đà bản sắc dân tộc, khi 
Ngải Lục Khắc nghỉ lấu hơi, giáo sư Phương Tân lại bảo bọn Trác Mộc Cường Ba kể chuyện ở 
Khả Khả Tây Lý cho chuyên gia chỉ đạo hướng dẫn, có điều sau khi nghe những trải nghiệm của 
Ngải Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba đâm ra thấy ngần ngại, giáo sư Phương Tân phải thúc giục 
khích lệ mãi mới chịu kể lại lần nữa. Ngải Lực Khắc lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc lại hít hà kêu 
lên không ngớt, có lúc lại như đã tận mắt chứng kiến, bổ sung và giải thích những điểm Trác 
Mộc Cường Ba nói không rõ ràng lắm. Trong bảy người chỉ có Ba Tang là hờ hững nhìn quanh 
quất, vì anh ta cho rằng, những trải nghiệm mà mấy người này đang nói so với chuyện anh ta đã 
trải qua, thì căn bản không đáng để nhắc tới, nghe một lúc thì anh ta lại bị Lữ Cánh Nam gọi 
vào. 


Buổi chiều hôm đó, sáu người đang bàn luận huyên thuyên, thì một giọng Bắc Kinh chuẩn cất 
lên: "Làm ơn cho hỏi, trung tâm huấn luyện đặc biệt của đội tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu ở 
đây phải không? " Mọi người ngoảnh đầu lại, vừa trông thấy người đó, tất cả đều trợn tròn mắt 
lên. 


Giáo quan ma quỦ 


Người mới đến không ngờ lại mắc áo tăng trong đỏ thẫm ngoài màu vàng, đội mũ hoà thượng 
màu đỏ, đeo chuỗi hạt Bồ Đề, tau cảm chàu Kim Cương, nhìn bộ râu và mái tóc hoa râm, có thể 
thấu người này không còn trẻ nữa, thân hình gầu gò, nhưng đứng giữa nơi trời băng đất tuyết 
ông ta vẫn để trần cánh tay bên phải để tỏ lòng thành kính. Tuy đã được tiến sĩ Cổ nhắc trước 
rằng phía Phật giáo Tâu Tạng sẽ phái một vị đại biểu, nhưng đột nhiên nhìn thấu vị Lạt ma này, 
mọi người đều không thể không kinh ngạc. Lạt ma một tay cầm chày, một tau đặt trước ngực, 


Trang 180/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hỏi bằng lễ nghi Tạng giáo, Trác Mộc Cường Ba cũng đáp theo đúng giáo lễ: "Phải, không biết 
thượng sư có gì chỉ giáo." 


Lạt ma vừa nhìn tư thế của Trác Mộc Cường Ba liền biết ngay, chỉ có Cường Ba thiếu gia lớn 
lên trong nhà Đức Nhân lão gia mới có thể dùng những lễ nghi tôn hiệu này tự nhiên đến thế, 
sau khi ông ta tự giới thiệu, mọi người biết vị Lạt ma này tên là Quyết Ban Á La, vốn là tín đồ 
của Ninh Mã giáo, gần hai mươi năm nay vẫn luôn ở Sắc Lạp đại thừa tự ở Cách Lỗ mật tu. Lần 
này tới đây là do Đức Ni Trát Tát Khắc Đại Lạt ma trực tiếp báo cho ông, gần như không làm 
kinh động đến bất cứ người nào trong Tạng giáo, về điểm này thì Trác Mộc Cường Ba hiểu 
được, dù sao cũng là một chuyện chưa đâu vào đâu, Đức Ni Đại Lạt ma có lẽ cho rằng không 
tiện làm rình rang quá lớn. Khi Trác Mộc Cường Ba lo lắng hỏi về tuổi tác của Á La, Á La liền 
nói mình vừa qua năm mươi, sức khoẻ không vấn đê. 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba nhìn hàng lông mày rậm bạc trắng dựng ngược lên của Á La, cứ có 
cảm giác ông còn lớn tuổi hơn cả giáo sư Phương Tân nữa, thế nào cũng không thể khiến người 
ta vên tâm được. 


Không bao lâu sau Ba Tang bước ra ngoài với bộ mặt nghi hoặc, rồi bảo giáo sư Phương Tân 
vào trong, đồng thời chuyển lời dặn Trác Mộc Cường Ba đợi ngoài cửa. Trác Mộc Cường Ba đợi 
cả nửa giờ đồng hồ, bắt đầu thấu hết kiên nhẫn thì giáo sư Phương Tân đi ra. Ông nói với Trác 
Mộc Cường Ba: "Hình như là trắc nghiệm, không biết thì trả lời là không biết, đừng nói bừa." 


Lữ Cánh Nam ngồi sau bàn làm việc, bên trên bày mấy thứ đồ vật, cô ra hiệu cho Trác Mộc 
Cường Ba ngồi xuống, rồi chỉ các thứ trên bàn hỏi: "Có thể cho tôi biết, anh biết những thứ nào 
trên bàn này không? ” 


Trác Mộc Cường Ba quét mắt một lượt, rồi thực thà đáp: "Một cọng cỏ, một tảng đá, một... loài 
vật to hơn con kiến một chút." 


Lữ Cánh Nam ngắng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, cô đeo một đôi kính gọng hình chữ nhật 
rất tinh tế, gác lên sống mũi: "Có thể nói tỉ mỉ hơn một chút nữa không." Kế đó lại ghi nhanh gì 
đó vào một cuốn sổ. 

Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không thể." 

Lữ Cánh Nam mỉm cười nói: "Ha, không cần cứng nhắc như vậu, thoải mái chút đi. " 


Trác Mộc Cường Ba cất giọng đều đều, không nôn nóng cũng không chậm rãi: "Tôi không căng 
thẳng, rất thoải mái là khác." 


Lữ Cánh Nam xoay xoay cây bút trong tay, lấy làm hứng thú hỏi: "Lẽ nào, ông chủ lớn của Tập 
đoàn Thiên Sư bình thường nói chuyện cũng khô như ngói vậu sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn đều đều đáp: "Còn chuyện gì nữa không? ” 


Lữ Cánh Nam lại nhìn Trác Mộc Cường Ba như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, gật đầu nói: 
"Xong, tôi biết rồi, anh có thể ra ngoài." 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ câu hỏi của mình lại đơn giản như vậy, trong lòng băn khoăn 
không hiểu sao giáo sư Phương Tân và Ba Tang lại tốn nhiều thời gian như thế. Lúc đứng dậu, 


Trang 181/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam lại gọi gã, nói: "m, đợi chút đã, theo như thoả thuận giữa giáo sư Phương Tân 
và chúng tôi đạt được thì chỉ phí cho lần huấn luyện ấy toàn bộ đều do anh ta phụ trách, có phải 
vậy không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Chuyện tiền bạc không thành vấn đẻ." Đối với Trác Mộc Cường 
Ba mà nói, vấn đề duy nhất không phải là vấn đề chỉ sợ chính là vấn đề kinh phí này rồi. 


Lữ Cánh Nam nói: "Ứm, vậy anh có biết nội dung huấn luyện của chúng ta bao gồm những gì 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết, chẳng phải các vị đã sắp xếp ổn thoả cả rồi sao? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Phải có điều tôi cảm thấu tốt nhất anh vẫn nên tìm hiểu trước một chút thì 
tốt hơn. Dựa trên những gì biét được từ chỗ Ba Tang, bọn họ ở vùng bảy nghìn mét hạ một 
mạch xuống còn khoảng năm trăm nghìn mét trên mực nước biển, đi qua nhiều loại địa hình 
như núi tuyết, rừng nguyên sinh, thảo nguyên, cũng có nghĩa là, phạm vi huấn luyện của chúng 
ta từ vùng tuyết trải dài tới đảm lầu, từ rừng sâu nguyên thuỷ lên tới núi cao chót vót, có thể nói 
là cực rộng. Tổng hợp các tư liệu của giáo sư Phương Tân cung cấp, kế hoạch của chúng ta chia 
làm ba bước, thứ nhất, là để mọi người học được kỹ năng cơ bản mà sinh tồn nơi hoang dã, bao 
gồm cả huấn luyện để thích ứng với các loại khí hậu các loại hoàn cảnh mội trường khác nhau; 
bước thứ hai, là cho mọi người học cách sử dụng các loại công cụ, bao gồm vũ khí và một số kỹ 
thuật chiến đấu phòng thân cần thiết; bước thứ ba, là để mọi người học cách phân biệt một số 
loại bẫy rập đơn giản và tránh khả năng gặp phải những nguy hiểm không lường trước. Từ 
những tư liệu trong tay tôi hiện nay, độ khó của lần hành động nàu cũng vượt xa so với tưởng 
tượng của tôi, chỉ riêng phần leo núi tuyết trên cao nguyên đã thuộc về phạm trù thám hiểm 
khảo sát rồi, nhưng đối với mọi người, đó chỉ là bắt đầu thôi, sau đó các vị còn phải xuyên qua 
một khu rừng có lẽ là xưa nay chưa từng có dấu chân của con người hiện đại đi qua, trong đó có 
rắn độc mãnh thú, một số chỉ cần chạm mặt thôi là đã toi đời rồi; còn đáng sợ hơn nữa là, trong 
rừng có lẽ còn có bộ lạc người Qua Ba sống nguyên thuỷ, đến giờ chúng ta vẫn chưa biết trí tuệ 
của họ thế nào, có thể là họ biết làm những cạm bẫy đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến người ta 
mất mạng. Nhưng tất cả đều chưa phải là đáng sợ nhất, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, cũng 
chính là từ tin tức anh mang về từ Khả Khả Tây Lụ, có một nhóm người khác cũng đang tìm Bạc 
Ba La thần miếu, những kẻ từ thế giới hiện đại sở hữu vũ khí tối tân. Nếu những điều anh nói 
đều là sự thật, vậu thì mức độ nguy hiểm của hành trình nàu, ít nhất cũng phải nâng thêm một 
bậc. Anh thật là... không có vấn đề gì chứ? " 


7¡› Tỉ 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Phải. 


H 


Lữ Cánh Nam lại nói: "Nghe nói thành viên cuối cùng trong đội đã tới rồi, tên là... là... 
Trác Mộc Cường Ba đáp: "Quyết Ban Á La." 


"Ừm" Lữ Cánh Nam bề ngoài vẫn tỏ ra dửng dưng hờ hững, "Anh ra ngoài gọi người đó vào 
đâu." 


Trác Mộc Cường Ba đã nhạy bén quan sát được, khi nghe thấy cái tên đó tai Lữ Cánh Nam khẽ 
rung động một chút, vùi đầu vào ghi chép chẳng qua chỉ để che đậy. Gã mở cửa ra, phát hiện 
thấu Á La Lạt ma đã đợi ngoài cửa, gã truyền đạt lời Lữ Cánh Nam mời ông vào trong. Á La vừa 
bước vào, Trác Mộc Cường Ba liền trông thấy, Lữ Cánh Nam, người đàn bà độc lập độc đoán 


Trang 182/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lạnh lùng như băng ấy, không ngờ lại đứng lên đón tiếp, đúng vào khoảnh khắc cánh cửa sập lại, 
hình như cô đã quò xuống. Trác Mộc Cường Ba dụi mạnh tay vào mắt, không biết có phải mình 
hoa mắt rồi hay không. 


Trác Mộc Cường Ba không hề hoa mắt, đúng là Lữ Cánh Nam đã quỳ xuống, hai gối chạm đất, 
hai tau chống xuống, đầu cũng không dám ngắng lên, lầm bẩm nói: "Á La đại nhân, con không 
ngờ người cũng đích thân tới đâu." 


Quyết Ban Á La, ông già nhìn có vẻ đã tuổi cao sức yếu ấu dịu dàng vuốt đầu Lữ Cánh Nam, 
thấp giọng nói: "Đứng dậy đi con gái. Đây là sứ mệnh thần thánh nhất Đức Ni Đại Lạt ma đã 
giao cho ta đó." 


Lữ Cánh Nam đứng lên, Á La lại nói: "Vừa rồi ta đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi, phân tích của 
con về mức độ nguy hiểm của hành động lần này e là đã hơi sai lâm. Trong lần hành động này, 
kẻ thù nguy hiểm nhất không phải những kẻ từ thế giới hiện đại mang súng ống kia, mà phải là 
bộ tộc Qua Ba mà con cho rằng đang còn trong giai đoạn dã man ăn lông ở lỗ ấy." Nhìn dáng 
điệu chăm chú lắng nghe của Lữ Cánh Nam, Á La nói tiếp, "Con hiểu gì về bộ tộc Qua Ba chứ? 
Con hiểu được bao nhiêu về Bản giáo cổ đại chứ? Nhớ cho kỹ, đại trí giả đã nói với chúng ta, lúc 
lòng sáng bỏ quên một điều, ắt sẽ mang đến bóng tối phủ đầu." 


Lạt ma Á La ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc lâu, nhớ tới những lời Đức Ni Đại 
Lạt ma nói với mình trên đỉnh núi đó. Những lời âầy lúc nào cũng như tiếng chuông chùa vang 
vọng mãi trong lòng ông. 


Trác Mộc Cường Ba bước ra ngoài liền bị giáo sư Phương Tân chạn hỏi ngay: "Cô ấy có cho cậu 
xem thứ gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba hình dung lại những thứ gã nhìn thấy một cách đại khái, giáo sư Phương 
Tân nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi nói: Không giống những thứ tôi trông thấy, nghe anh 
kể thì không đoán ra được là những thứ gì, nhưng chắc là tiêu bản động vật và mẫu khoáng 
thạch thường thấy ở những nơi hoang dã. Ngải Lực Khắc, anh cười gì thế? Chắc anh biết là cái 
gì rồi đúng không? " 


Ngải Lực Khắc xua tay nói: "Tôi không nói cho các anh biết được đâu, cô ả ấy lợi hại lắm." 


Ngoại trừ Ngải Lực Khắc, tất cả những người khác đều bị gọi riêng vào văn phòng, sau đó Lữ 
Cánh Nam đi ra, lớn tiếng quát: "Xếp hàng! " 


Bảy người nhất thời cũng không biết xếp hàng thế nào, kéo qua đấu lại một lúc, cuối cùng đành 
xếp theo thứ tự cao thấp, Trác Mộc Cường Ba đứng đầu, sau đó lần lượt là Trương Lập, Nhạc 
Dương, giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn, Ba Tang, Á La. Sau khi mỗi người đều đã tự báo tên 
tuổi và giới thiệu bản thân, Lữ Cánh Nam mới cất giọng trong vắt vang vang, tựa như chim ưng 
đang rít trên bầu không: "Đã tới chỗ này, tôi mặc kệ trước đây các vị đã làm gì, chỉ cần các vị 
hiểu rõ thân phận hiện nay của mình. Chúng ta cần thành lập một đội thám hiểm để khảo sát 
khoa học, thứ mà chúng ta cần tìm, không chỉ vô cùng thần bí, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, 
bất cứ lúc nào cũng có thể gây mất mạng! Vì vậy, nếu có người nào muốn rút lui thì bâu giờ vẫn 
còn kịp đấy, " ánh mắt cô quét qua một lượt, dường như không nhìn bất cứ ai, nhưng mỗi người 
đều cảm thấy như cô đang nhìn chằm chằm vào mình vậu. 


Trang 183/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam mỉm cười lạnh lùng, khoảnh khắc ấy, trông cô tựa như còn cao ngạo cô độc hơn 
cả Ba Tang nữa, "Dũng khí của các vị làm tôi rất khâm phục, nhưng chỉ có dũng khí không thôi 
thì chưa đủ, muốn ởi tìm Bạc Ba La thần miếu, ý chí của mọi người phải cứng rắn hơn cả sắt 
thép, cơ thịt còn bền chắc hơn cả đá hoa cương, mỗi người đều phải có khả năng độc lập sinh 
tôn nơi hoang dã và tinh thần tập thể sẵn sàng hụ sinh tính mạng vì đồng đội. Những điều này, 
chính là yêu cầu của tôi đối với các vị. Trong đội ngũ của chúng ta, không có bất cứ quan hệ cá 
nhân nào, sau một thời gian huấn luyện, người nào không thể vượt qua khảo hạch của tôi, sẽ lập 
tức bị khai trừ ra khỏi đội, người không tuân theo mệnh lệnh, cũng sẽ lập tức bị đuổi đi! " Nói tới 
đây, cô trừng mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, gã cũng trừng mắt lên nhìn lại cô. Trác Mộc 
Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam đứng trên cao, cơn gió nhẹ khẽ phất tung mái tóc dài xoã ngang 
vai, tà áo gió chiết eo khẽ rung rung, chỉ thấu núi biếc mây trắng sau lưng cô hoàn toàn không 
còn màu sắc gì hết, gã chỉ còn thấy gương mặt Lữ Cánh Nam, nụ cười lạnh lùng cao ngạo của 
cô, phảng phất như chìm đắm trong đó. 


Lữ Cánh Nam vẫn nói bằng ngữ liệu lạnh lùng trước sau như một: "Vừa rồi tôi đã thực hiện một 
bài trắc nghiệm nhỏ với mọi người, hụ vọng có thể dựa vào đó để biết kiến thức về sinh tổn nơi 
hoang dã của mọi người rốt cuộc tới mức nào. Rất tệ, dựa theo tiêu chuẩn của lần hành động 
này, kết quả kiểm tra của tôi là, kiến thức sinh tổn nơi hoang dã của tất cả mọi người đều bằng 
không. Lần hành động này không phải lữ hành hay thám hiểm đơn thuần, mà là một chuyến 
khảo sát khoa học vô cùng nghiêm cẩn, vì vậu, tôi yêu cầu mỗi người các vị, phải học cách sinh 
tồn nơi hoang dã trong thời gian ngắn nhất! " 


"Rõ." Ba Tang khịt mũi đầy vẻ bất mãn. 
Lữ Cánh Nam nói: "Xem ra trong các vị đây có người không nghĩ vậu rồi." 


Ba Tang lập tức ưỡn ngực lên nói: "Tôi đã sống ở vùng hoang dã không người một thời gian rất 
dài, tôi không thấy cần thiết phải học cái thứ sinh tồn nơi hoang dã mà cô nói làm gì." 


Lữ Cánh Nam bước tới trước mặt Ba Tang, hai mắt nhìn thẳng, nghiêm giọng nói: "Đó chỉ là 
anh qua lại như con thoi ở khu vực không người khi làm một tên săn trộm mà thôi, căn bản 
không thể coi là sinh tổn nơi hoang dã được. Nhóm người các anh hành động tập thể, dựa vào 
các trang thiết bị và vũ khí hiện đại, nếu bỏ hết những thứ đó đi, chắc anh ở trên cao nguyên 
chưa cầm cự nổi một ngày thì đã chết ngóm rồi. Anh không tin hả? Vậy tôi hỏi anh, ở cao 
nguyên Thanh Tạng có những loài động thực vật hoang dã nào có thể ăn được? Thứ nào ăn vào 
sẽ chết người? Anh có biết cách dựa vào sao trời và câu cối để phân biệt phương hướng không? 
Anh có biết mây trên trời có thể cho chúng ta biết thời tiết tiếp sau đó sẽ thế nào không? Anh 
có biết đường đi của mạch núi và khoáng vật dưới lòng đất có ảnh hưởng gì đến từ trường sinh 
ra không? Anh có biết bão mặt trời khi nào thì ảnh hưởng đến việc truyền tin vệ tinh không? 
Anh có biết nhịp tim, hơi thở, hô hấp, nhiệt độ cơ thể của anh biểu thị anh còn có thể duy trì 
tồn tại trên cao nguyên bao lâu như thế nào không? Anh có biết trong đêm nhiệt độ hạ xuống 
mười mấy độ âm, phải làm sao mới tìm được nơi tránh gió và giữ nhiệt giữa miền hoang dã 
không? Xây băng thành nhà, đục băng lấu lửa, ăn rễ cỏ cành câu để duụ trì sinh mạng, nhìn vết 
tích động vật trên băng để bố trí cạm bẫu... tất cả anh đều không biết hết! Anh chẳng qua chỉ là 
người dẫn đường có thể tìm được tới nơi đó mà thôi, hơn nữa còn đang mang tội trên mình, tốt 
nhất là anh chớ có quên điều đó." 


Ba Tang bị cô nói cho đỏ bừng cả mặt, gân cổ gồ lên, đôi mắt trợn trừng như muốn toé lửa, Lữ 


Trang 184/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cánh Nam hoàn toàn không buồn để tâm, quay người đi, nói: "Sao hả? Muốn động tay động 
chân hả? Dựa vào chút thủ đoạn vớ vấn của anh đấu hả? " 


Ba Tang bất chấp giới tính của đối phương, gầm lên một tiếng, tung một đấm sau lưng Lữ Cánh 
Nam, nắm đấm rít gió vù vù, chỉ thấu Lữ Cánh Nam khẽ nghiêng đầu một cái, đột nhiên hất 
chân quá vai, mũi chân đá đúng ngay đỉnh đầu Ba Tang, kế đó khuỷu tay cô hạ xuống, thúc 
đúng vào bụng anh ta, rồi lại hất nắm đấm lên nhằm thẳng mặt Ba Tang mà đấm, nắm đấm vừa 
rút lại, bỗng xoè ra, chặt mạnh vào cổ họng đối phương. Ba Tang còn chưa kịp lấy hơi, tau kia 
của Lữ Cánh Nam đã lại đấm trúng trán anh ta, cú đấm này khá nặng, không ngờ đã đánh cho 
thân thể như quả cân bằng thép của Ba Tang ngã ngửa ra phía sau. Toàn bộ quá trình ấu, Lữ 
Cánh Nam vẫn luôn xoay lưng về phía anh ta, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại nữa. 


Ba Tang lầm bầm bò dậy, cơn giận lập tức tan biến như mây khói, không còn chút thái độ bất 
mãn và cao ngạo nào nữa, trước đây trong quân đội anh ta dã học được đạo lý phục tùng kẻ 
mạnh. Lữ Cánh Nam ra hiệu cho anh ta trở về hàng ngũ, lạnh lùng nói: "Anh phải nhớ cho rõ, 
mọi người tới đây là để tiếp nhận sự huấn luyện của tôi. Đừng tưởng anh có cái hình xăm trông 
giống con nhện đó là giỏi lắm, khi tôi làm sĩ quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng, trước nau 
chưa bao giờ vì đội viên là nam giới mà hạ thủ lưu tình đâu." 


"Còn ú kiến nào khác nữa không? ”" Lữ Cánh Nam quay người lại, trên mặt cô như phủ một lớp 
sương lạnh giá, lần nàu thì Trác Mộc Cường Ba chẳng thấy cô đáng yêu chút nào nữa, chỉ nghe 
Lữ Cánh Nam nói tiếp: "Chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục với mọi người theo 
phong cách nhà binh, tất cả hành động đều phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy." Cô chậm rãi đi 
qua trước mặt từng thành viên trong đội, tới chỗ Đường Mãn thì đột nhiên dừng lại, giật trên cổ 
Đường Mẫn một món trang sức: "Trong khi huấn luyện, không được phép mang những thứ nà, 
nếu không chú ý, nó sẽ dẫn đến nguy hiểm chết người đó." 


Lữ Cánh Nam ra tay rất nhanh, Đường Mẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị cô giật đi mất món đồ, 
đành nói: "Biết rồi, tôi sẽ cất đi." 


Lữ Cánh Nam nhìn món đồ trong tau, nét mặt hờ hững nói: "Tạm thời để tôi cất đi hộ cô, sau 
khi hoàn thành huấn luyện sẽ trả lại." 


^+ TƯ 


Đường Mẫn cuống quút nói: "Làm ơn, làm ơn trả lại tôi." Trương Lập hiếu kỳ nhướng mắt lên 
nhìn, đó chẳng phải thứ gì khác, mà chính là mảnh tinh thạch màu hồng tím Trác Mộc Cường 
Ba đã liều chết lấu trên vách băng trong hang động ở Khả Khả Tây Lý về, đã được mài thành đồ 
trang sức đeo ở cổ. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng: "Cảm phiền trả lại cho 
cô ấu." 


Lữ Cánh Nam cười khẽ: "Hử? Thái độ kiểu gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba lạnh lùng lặp lại: 
"Phiền cô trả lại cho cô ấy." 


Ngữ điệu của Lữ Cánh Nam bỗng nhiên đổi, gượng gạo nói: "Muốn lấy lại hả? Dựa vào sức mình 
đi " 


Trác Mộc Cường Ba quay lại nhìn Lữ Cánh Nam, cô cũng không hề kiêng nể nhìn thẳng vào 
mặt gã. Trương Lập cuống lên tự nhủ: "Toi rồi, toi rồi, gặp giáo quan không biết món đồ ấy có Ú 


Trang 185/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghĩa thế nào với Cường Ba thiếu gia rồi." Nhạc Dương cũng thầm nghĩ: "Giáo quan bị sao vậy? 
Mỗi món đồ trang sức nhỏ mà cũng làm khó thế? " 


Trác Mộc Cường Ba gằn giọng: "Vậy thì xin lỗi trước." Gã chồm người tới, vươn tay ra giật 
miếng tinh thạch, Lữ Cánh Nam chỉ cười gằn, rụt tay lại, nghiêng người đi, lùi lại một bước tránh 
né. Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra theo, Lữ Cánh Nam xoay người, lại tránh được, Trác Mộc 
Cuờng Ba thẹn quá hoá giận, lật tay đấm ra một đấm, , Lữ Cánh Nam nghiêng đầu, cơ hồ 
không hoàn toàn để tâm đến đòn tấn công của gã, tránh né hết sức ung dung 


Trương lập thảm nhủ: "Ôi chà, Cường Ba thiếu gia sao đánh lại được chứ, đó là giáo quan cơ 
mài ” 


Trác Mộc Cường Ba ra tay càng lúc càng nặng, càng lúc càng nhanh, nhưng hiểm nỗi căn bản 
không thể đụng tới chéo áo Lữ Cánh Nam, gã đã bị chọc cho điên lên, tựa như một con bò đực 
nổi cơn, hùng hục lao qua lao lại giữa sân tập, còn thân hình Lữ Cánh Nam thì phiêu hốt trôi 
dạt, giống như một võ sĩ đấu bò điệu nghệ.Nụ cười lạnh lùng vẫn nở trên môi, cô nhìn Trác Mộc 
Cường Ba lao bừa như con nhặng không đầu, đột nhiên thấy hai mắt gã vằn đỏ lên như sắp 
chảy máu tới nơi. Lữ Cánh Nam thở dài một tiếng, cố ý lộ ra sơ hở, Trác Mộc Cường Ba liền 
như một trái núi đè ập lên người cô. 


Gã vật ngửa cô xuống đất, thân thể hoàn toàn đè lên trên, thở hồng hộc, giựt mảnh tinh thạch 
trên tau Lữ Cánh Nam, gằn giọng nói: "Làm ơn.. đừng tùy tiện..lấu đồ của..chúng tôi! " 


Lữ Cánh Nam bình tĩnh nhìn Trác Mộc Cường Ba, để mặc cho hơi thở của gã đàn ông phả vào 
mặt mình, trong đời cô chưa bao giờ bị một người đàn ông đè xuống đất như thế này cả, chỉ 
nghe cô cũng không khách khí sẵng giọng trả lời: "Trong quá trình huấn luyện, tôi phải ngăn 
cản tất cả mọi chuyện vi phạm quy định, phương pháp chiến đấu gần giống như với võ vật Tâu 
Tạng này của anh chỉ thích hợp đối phó với một kẻ thù đơn lẻ, đồng thời cũng không thực sư 
đánh ngã đối phương. Đủ chưa hả, còn không buông tay rail " 


Lúc này Trác Mộc Cường Ba lại thoáng do dự, Lữ Cánh Nam đột nhiên giơ gối lên thúc mạnh, 
hất ngửa Trác Mộc Cường Ba ra nằm dưới đất, một lúc lâu sau cũng không bò lên nổi, Lữ Cánh 
Nam bật người đứng dậy, đôi mắt chim ưng lướt qua từng người một, lạnh lùng nói: "Nếu muốn 
sống sót trong lần hành động này, kỹ năng chiến đấu là hạng mục huấn luyện không thể thiếu 
được. Những thứ các vị cần phải học còn nhiều lắm! " 


Hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều bị dạy cho một bài 
học mà không có cả cơ hội trả đòn, người khác tự nhiên cũng không còn ú kiến gì nữa, lúc nàu 
mọi người mới hiểu ra, tãi sao Trương Lập và Nhạc Dương lại nói nữ sĩ quan huấn luyện nàu 
giống hoá thân của ác quủ như thế. 


Lữ Cánh Nam thấy mọi người đều vên lặng, liền tiếp tục giới thiệu nội dung và phương thức 
huấn luyện, cuối cùng nói: "Vì chúng có thể gặp phải một số phần tử vũ trang không rõ lai lịch, 
khi huấn luyện phải cần làm tốt công tác chuẩn bị, nên tôi dự dịnh chia mọi người ra thành hai 
tổ, lú thuyết thì mọi người học chung, còn khi thực hành thì hai tổ cạnh tranh. Các vị chớ nên 
coi thường cách thức huấn luyện cạnh tranh này, thành tích của mỗi người sẽ liên hệ tới việc xác 
định các thành viên tham gia và sắp xếp đội hình sau nàu đó, giờ chúng ta sẽ rút thăm để chia 
tổ. Ở đâu có tám que thăm, bốn đen, bốn đỏ, ai rút màu sắc nào thì ở tổ đó, hết sức công bằng, 
tổ nào thiếu một người cũng chớ có oán trách. " 


Trang 186/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Không ngờ kết quả rút thăm lại là Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương ở 
chung một tổ, còn giáo sư Phương Tân, lạt ma Á La, Đường Mẫn ở chung một tổ, cả Lữ Cánh 
Nam cũng cảm thấy khó tin trước kết quả này, đành phải để Ngải Lực Khắc bù vào tổ thiếu 
người cho cân bằng lực lượng. Cùng với lời tuyên bố của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện đặc biệt 
của họ chính thức bắt đầu. 


Nói chuyện dưới trời sao 


Vì thời gian tuyên bố đợt huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu đã vào chập tối, nội dung ngàu 
đầu tiên chính là để mọi người làm quen với nhau, đồng thời lại tuuên bố thêm một loạt những 
quụ định nghiêm khắc được quân sự hoá, chẳng hạn như thời gian ăn sáng không được nhiều 
hơn mười lăm phút, buộc phải ngủ giường cứng, quần áo mặc tuyệt đối phải ngay ngắn chỉnh tẻ, 
thậm chí còn nghiêm khắc đến nỗi thời gian đi đại tiểu tiện cũng có quụ định rõ ràng. Ăn cơm 
xong giáo sư Phương Tân tìm gặp Lữ Cánh Nam thẳng thắn dứt khoát nói: "Sĩ quan Lữ, tôi cảm 
thấy rất kinh ngạc và không hiểu trước hành động ngày hôm nay của cô, tôi cho rằng cách làm 
đó của cô là sai lầm rồi." 


Lữ Cánh Nam thản nhiên nói: "Giáo sư Phương, tôi tôn trọng ông là người bề trên có trí tuệ, 
nếu mọi người đều hiểu chuyện và có trí tuệ như ông thì tôi cũng không cần tốn nhiều công sức 
quản lú họ tới vậu. Nhưng như ông thấy đấy, đám người này là một bát cát rời, ngoại trừ hai binh 
sĩ quân đội còn biết phục tùng mệnh lệnh, những người khác đến từ những ngành nghề khác 
nhau, thậm chí còn có cả phạm nhân trong ngục được bảo lãnh ra, nếu tôi không nghiêm khắc 
một chút, sau này làm sao bắt họ nghe lệnh tôi được? Nếu không thẻ phục tùng theo sự sắp xếp 
và điều độ thống nhất, tôi thật sự không thể huấn luyện họ thành một đội ngũ có năng lực thám 
hiểm, càng không thể nói tới chuyện bàn kế hoạch lên đường có thực thi được hau không làm gì 
nữa. 

Giáo sư Phương Tân nói: "Đương nhiên là tôi hiểu mục đích và ý nghĩa và hành động đó của cô, 
tôi nghĩ, những người khác không ngu hơn tôi đâu, mọi người đều nhận ra được dụng ý của cô. 
Nhưng vấn đề chính là ở đây, phải biết rằng đám người chúng tôi làm nhiều ngành nghề khác 
nhau, tuổi tác chênh nhau đến mười mấy thậm chí là mấy chục tuổi. Chúng tôi không phải là 
binh sĩ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên, mỗi người đều có năng lực suu nghĩ độc lập và 
tính cách khác nhau, tuy là một bát cát rời rạc, nhưng dù sao cũng ở trong một cái bát, nếu cô 
chỉ dựa vào vũ lực và thói quen ngang ngạnh xưa nay buộc họ phải khuất phục, cái bát đầy cát 
khó khăn lắm mới tập trung lại được này có thể sẽ rã rời còn nhanh hơn trong tưởng tượng của 
cô đấy. Đừng nói người khác, chỉ nói Trác Mộc Cường Ba thôi, tôi rất hiểu đứa học trò này, anh 
ta là người nghĩ cái gì là lập tức làm ngay, chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền hay thế 
lực mạnh hơn gấp bội, chưa bao giờ tôi thấy anh ta khuất phục nhận thua cả. Lần này tham gia 
huấn luyện đặc biệt, tôi từng nghĩ rằng thuyết phục anh ta cũng là một chuyện vô cùng khó 
khăn, có điều, có lẽ anh ta đã học được rất nhiều ở Khả Khả Tây Lụ, biết được bản thân còn 
thiếu sót nhiều điều nên mới đồng ý tham gia huấn luyện với chúng ta. Bằng không, với tính 
cách của anh ta, lúc này đã lên trên núi tuyết, chứ không phải trong trung tâm huấn luyện nàu 
đâu. Nếu nói, cô muốn anh ta khuất phục mệnh lệnh của cô, vậy thì chỉ có một kết quả duụ 
nhất. chính là anh ta sẽ bất chấp sự an toàn của bản thân, một mình đi tìm kiếm Bạc Ba La thần 
miếu, vậy thì tất cả khả năng hợp tác cũng sẽ nữa đường đứt gánh hết” 


Lữ Cánh Nam nghiêng đầu lắng nghe, rồi hỏi: "Vâu thì theo ú của giáo sư, tôi phải làm thế nào? 


Trang 187/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân tự tin nói: "Đơn giản lắm, quản lú bằng tình người, đừng dùng những quy củ 
cứng nhắc trong quân đội để hạn chế bọn họ, mỗi một bước hãy cố gắng giải thích rõ với họ, 
làm như vậy có lợi ích và ú đồ gì, đối đãi như đối đãi với anh em cha chú của cô vậy, hãy giáo 
dục họ như giáo dục người trong nhà ấy". 


Đôi mày liễu của Lữ Cánh Nam nhíu lại, điều này quả là quá khó đối với cô, nhưng cô vẫn gật 
đầu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở, để tôi nghĩ kỹ đã." 

Sau đó tiến sĩ Cổ lại trò chuyện với qua video với mọi người một lần, giáo sư Phương Tân đùa 
đùa nói: "Cuối cùng cũng gặp được người học trò đắc ú kia của thầy rồi, quả nhiên là kủ nghệ 
kinh người, hai anh chàng to cao khoẻ mạnh cũng đánh không lại cô ta".Tiến sĩ Cổ không ngờ 
lại lật đật hoảng hốt nói: "Đừng có hiểu lắm, tôi chỉ dạy Cánh Nam kiến thức về khảo cổ và sinh 
tốn nơi hoang dã thôi, kỹ thuật chiến đấu của người ta là học của thầu khác, lão già như tôi đâu 
nghĩ chắc cũng không đánh giỏi được như vậy đâu." Sau đó tiến sĩ Cổ lại nói chuyện riêng với Lữ 
Cánh Nam, Ngải Lực Khắc, nội dung trò chuyện của họ thì không ai rõ cả. 


Trước khi đi ngủ, vài người còn đang cằn nhằn giường cứng quá thì Lữ Cánh Nam đột nhiên vào 
phòng giảng giải bổ sung một lượt, giải thích ngủ giường cứng là để huấn luyện cho mọi người 
có thể thích ứng với việc đa phần phải ngủ trên nên đất ở các vùng hoang dã, còn quy định về 
thời gian là để mọi người luyện thành thói quen nắm chắc từng giâu khắc một cách chính xác, 
bởi vì trong không ít trường hợp có thể được thời gian là có thể giữ được tính mạng, còn việc đi 
ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy thói quen của từng người là được, nhưng với điều kiện không 
được ảnh hưởng đến việc huấn luyện của ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, trong 
phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay râm ran, Lữ Cánh Nam nhìn giáo sư Phương Tân khe khẽ 
gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba dỗ Đường Mẫn ởi ngủ, rồi một mình nhẹ nhàng ra khỏi doanh trại, ngọn 
gió núi an lành dịu dàng lại mang theo một chút lạnh khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn 
lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngắng đầu nhìn bầu trời, sao giăng khắp chốn, trăng 
sáng rạng ngời toả chiếu màn đêm bao la, những ngôi sao chỉ chít nối liền thành một sợi dây 
bạc phảng phất như đang đung đưa chảy trên nên trời dêm thăm thắm, Ngân Hà, đó chính là vẻ 
đẹp của vũ trụ vô cùng vô tận bày ra trước mắt nhân loại Trác Mộc Cường Ba nhớ đến cảnh 
đêm ở Kha Khả Tây Lứ, lúc đó cũng là một vầng trăng non, chỉ chớp mắt trăng đã tròn rồi lại 
khuyết, nói thực lòng, đối với lần thám hiểm này, gã bắt đầu cảm thấy hoài nghỉ và lo lắng, liệu 
gã có thể tìm được cánh cửa cấm kụ cả trăm nghìn năm nay chưa từng có người nào mở ra kia 
không? Tử Kò Lân có phải là thần thú bảo vệ Bạc Ba La thần miếu hay không? Suy nghĩ từng 
rất đơn thuần của gã sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến vậy? Giờ đã thành người hoạt động 
khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước rồi, gã ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm, 
nhưng rốt cuộc là không ổn ở chổ nào, thì lại không thể nói rõ ra nổi. 


"Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? " giọng nói nồng nhiệt như lửa của Ngải Lục Khắc 
làm người ta nghe qua một lần thì không thể nào quên. 


Trác Mộc Cường Ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn sao trời, nói: "Tiến 
Sĩ Ngải, muộn rồi sao ông còn chưa ngủ? ". Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng, Đường Mẫn và 
Lữ Cánh Nam ở chung một phòng, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang ở 


Trang 188/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chung một phòng, còn Ngải Lục Khắc, Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân ở chung với nhau. 


Ngải Lực Khắc cười cười nói: "Không cần phải xa lạ thế chứ, trước đây thành viên đội khảo sát 
đều gọi tôi là chú Mao Lạp, anh cũng có thể gọi tôi một tiếng anh Mao Lạp cũng được, tôi cũng 
biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba, nếu không ngại thì tôi cũng gọi như thế nhé! " 


Trác Mộc Cường Ba biết tên đầy đủ của Ngải Lục Khắc là Mao Lạp -Ngải Lực Khác, chỉ là gã 
không biết Mao Lạp nghĩa là gì mà thôi, liền nói luôn: "Đương nhiên là được, anh Mao Lạp." 


Ngải Lực Khắc nói: "Tôi quen ngủ muộn rồi, không ngờ anh cũng ở đây, xem anh như đang đầu 
bụng tâm sự, có thể nói ra được không? " Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: "Không có gì, ngàu 
đầu tiên đến môi trường xa lạ, chưa quen lắm nên không ngủ được thôi. " 


Ngải Lực Khắc nói bằng giọng Tân Cương đặc trưng của mình: "Hê ..., anh bạn, gạt người khác 
là không đúng đâu nhé, tâm sự thì không giấu được ai đâu, ánh mắt anh biết nói đấy. Nếu vì 
chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy tôi có thể thay Cánh Nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi 
biết, áp lực của Cánh Nam cũng rất Ì ớn, cô ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa 
bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã như các anh thành đội viên đội khảo sát đi thám 
hiểm, cô ấy cũng lo lắng lắm chứ." 


Trác Mộc Cường Ba thoải mái nói: "Thực ra chuyện ban sáng cũng không có gì, tôi không để 
trong lòng đâu, đương nhiên là tôi hiểu dụng ý của cô ấu. Thực ra trước đâu tôi cũng từng mấu 
lần đi vào khu vực không người ở Tây Tạng, đều là vì tìm kiếm những con ngao mình thích. Phải 
biết rằng, chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi thì mới tìm được, nhưng những lần đó 
tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất phô trương, khác hẳn với lần này. Nói thực một câu, 
trước chuyến đi Khả Khả Tây Lụ, tôi chưa từng gặp phải chuyện nào quá hung hiểm cả, mà 
theo những gì tôi được biết, nơi chúng ta muốn đến lần nàu còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tâu 
Lý nữa, nguy hiểm đến độ...đến độ không biết rốt cuộc là nó nguụ hiểm tới mức nào nữa." Gã 
ngưng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Ngải Lực Khắc nói: "Có phải anh thấy tôi rất điên 
cuồng không...vì một con ngao? " 


Ngải Lực Khắc nở một nụ cười trìu mến: "Không, vừa hay ngược lại, tôi có thể hiểu được tâm 
trạng của anh. Nếu nói anh tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu mà làm tất cả những chuyện này, thì 
chỉ có thể chứng minh anh là một kẻ tâm thường, nhưng vì một con chó..." 


“Là ngao, ngao Tây Tạng.” 


"Ừm, được rồi, vì một con ngao mà làm như vậu, cả tôi cũng thấu kính phục anh rồi đó." Đôi 
mắt nhìn xa trông rộng của Ngải Lực Khắc bắt đầu chớp sáng, ông nói với giọng như đang hoài 
niệm: "Con người, sống cả một đời, ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục 
đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tổn mà mệt mỏi bôn ba, 
trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ cũng không có mấy chuyện 
đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậu 
thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn. Khi anh 
có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin 
rằng đó là đúng, thì hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh 
cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi." 


Ngải Lực Khắc nói một lời làm người trong mộng giật mình sực tỉnh, Trác Mộc Cường Ba trước 


Trang 189/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nay vẫn quật cường làm cùng một chuyện, có người ủng hộ cũng có người phản đối, đến cả thầu 
giáo của gã là giáo sư Phương Tân có lúc cũng không thể hoàn toàn hiểu được những gì gã làm, 
lúc nàu nghe Ngải Lực Khắc nói vậy, gã đột nhiên thấy trào dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc, 
gã nắm chặt hai tay Ngải Lực Khắc, xúc động nói: "Cảm ơn! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Mao 
Lạp! " 


Ngải Lực Khắc tròng mắt cũng hơi ươn ướt, điểm đạm nói: "Không cần cảm ơn tôi, đây là những 
lời thầu giáo tôi, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đã nói trong ngày đầu tiên tôi tham gia đội khảo sát khoa 
học, nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử, nhưng tôi chưa từng do dự 
một lần, chính là vì những lời này của tiến sĩ Cổ thủy chung vẫn văng vắng bên tai, một chữ tôi 
cũng không dám quên." 


"Ừm? Hai người đều ở đâu à? " Trương Lập cũng từ trong phòng bước ra. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "sao vậy, binh sĩ cũng không tuân thủ quy định, nửa đêm chạy loăng 
quăng hả? " 


Trương Lập đáp: "Trước tôi hay trực đêm mà, vừa rồi hình như nghe bên ngoài có tiếng nói, 
nên mới ra xem thử." 


Ba người đều không muốn ngủ, liền ở luôn khoảng đất trống bên ngoài mấy căn nhà nói 
chuyện, Trác Mộc Cường Ba kể chuyện về chó cho hai người kia nghe, hễ nhắc đến chó là lần 
nào gã cũng đặc biệt hưng phấn, hơn nữa nói mãi nói hoài mà không hết chuyện, gã kể từ 
chuyện chó con tới cho Shiba Inu đến chó Công tước Charles, lại từ chó xù Bắc Kinh nói đến 
chó đầu bò, chỉ cần là các giống chó nổi tiếng, gã đều có những kiến thức chuyên môn nhất 
định. Trương Lập và Ngải Lực Khắc được một phen mở rộng tầm mắt, không ngờ chỉ về loài 
chó mà cũng có nhiều học vấn đến thế. Trác Mộc Cường Ba nói: "Người ta cho rằng chó nuôi 
trong nhà sẽ trung thành cả đời với chủ nhân, tuyệt đối trung thành, thực ra, họ đã sai, điều nàu 
không chính xác. Sự trung thành của loài chó với người được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và 
hiểu biết lẫn nhau, bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình, có thể hiểu được thế 
nào là tốt thế nào là không. Tôi từng thấu rất nhiều những con chó ở thành phố bị người ta bỏ 
rơi, bọn chúng hoàn toàn hiểu được là chủ nhân không cần đến chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi 
chúng rồi, thế nên rất nhiều con sau khi hòa nhập vào môi trường mới, đã rất dựa dẫm và lấu 
lòng chủ nhân mới. Bởi vì những con chó được nuôi lớn trong gia đình con người đã không thích 
ứng với môi trường bên ngoài nữa, sau khi bị chủ nhân bỏ rơi, cảm giác hoang mang bất lực ấu 
còn dữ dội hơn một đứa bé bị lạc cha mẹ bội lần. Vì thế, nếu gặp được người hảo tâm nuôi 
dưỡng, chúng sẽ cố gắng hết sức để làm chủ nhân mới vui lòng, thế nhưng, liệu có bao nhiêu 
người biết được, khi chúng ra sức làm chủ nhân vui lòng, chúng cũng hụ vọng được chủ nhân 
đón nhận và đáp lại biết bao không? " 


Trương Lập nghi ngờ hỏi: "Nghe anh nói thế, hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm 
thì phải? " 


Trác Mộc Cường Ba khẳng định: "Không sai, ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi 
chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là 
thú cưng thôi đâu. Có một sự thực thế này, nếu anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem, 
những con chó loại lớn như ngao, chó cảnh sát, chó đầu bò..., chỉ cần là chó cỡ lớn trưởng 
thành, nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác, gửi nuôi chỗ khác hay là bán đi, bọn chúng có 


Trang 190/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể phân biệt được đó. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt nó, nó có thể nhận định 
được sự thực này. Nếu là cho tặng, nhiều năm sau chủ nhân cũ tới thăm nó, nó vẫn tỏ ra rất 
thân thiết; còn nếu là bán nó đi, cho dù chỉ cách nửa năm, nó và chủ nhân đã trở nên hoàn toàn 
xa lạ rồi." 


Ngải Lực Khắc cũng nói: "Đúng rồi, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện 
nay của con người, cô họ của tôi sống một mình bên Pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể 
tự lo liệu cuộc sống riêng, thậm chí đại tiểu tiện cũng không kiểm soát được, đã đổi liền bảu 
người giúp việc, nhưng họ đều lần lượt không chịu đựng nổi mà bỏ bà ấy đi. Về sau, người ta 
mang cho bà một con chó Labrado tên là Euler, tôi trông thấy con vật ấy rồi, thông minh vượt 
sức tưởng tượng của các anh đấy, thậm chí chỉ cần cô họ tôi liếc mắt một cái, nó đã biết phải 
làm gì rồi. Cô họ tôi đi lại không được tiện lắm, căn phòng đã ba lần bị phát hỏa, nhưng lần nào 
Euler cũng cứu cô tôi về từ tay thần chết. Nó ở bên cô tôi suốt mười một năm, cho tới khi già và 
chết. Euler chết rồi, tỉnh thần cô họ tôi chấn động rất mạnh, mãi không chịu tin vào sự thực đó, 
chỉ nửa năm sau, cô họ tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh 
não của cô tôi chuyển biến vô cùng tệ, tính thần hoảng hốt, quên cả tên của người chồng đã 
chết và con trai, quên cả đức Chúa mà cô thờ phụng, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai, chỉ 
cứ lặp đi lặp lại: `'Euler, đi mua rau đi, Euler, mang giày lại đâu, Euler, con ngoan của bà, Euler, 
con ngoan của bà.' Cho tới buổi sáng tắt thở, cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa số, mìm 
cười nói với chúng tôi: `Euler, ra lấy báo và sữa bò vào đây. Euler, chúng ta phải đi rồi. Euler, 
chúng ta phải đi rồi.' Khi và gọi tên Euler, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cảm giác hạnh phúc 
ấy làm tâm hồn tôi rung động, lúc đó tôi đã biết, Euler tuyệt đối không phải là vật cưng, nó là 
một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có Euler, giống như con người không thể 
không có linh hồn vậy. " 


Khóe mắt Trương Lập cũng bắt đầu ươn ướt, anh nhìn thấu ở Euler một tinh thần dâng hiến vô 
tư, tinh thần ấu ở trong xã hội loài người, chỉ thể hiện ở một nơi - tình mẫu tử. Chỉ có tình yêu 
của mẹ với con cái, mới thuần khiết vô tư, hoàn toàn không tính toán những gì cho đi và nhận 
lại như thế. Trương Lập trong khoảnh khắc ấy như được trở về thị trấn nhỏ đầy mưa gió kia, 
nằm trên giường bện đã ba ngày ba đêm, nhưng bất cứ lúc nào trở mình, anh cũng thấu bóng 
hình gầy gò ấy của mẹ, bà mặc áo vải xanh ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ trước bậc thềm, nụ 
cười hiền từ như Bồ Tát, từng mũi kim xuyên vào chiếc đế giày vải. Nếu anh trở mình gây tiếng 
động hơi lớn một chút, mẹ sẽ tới bên giường, nhẹ nhàng vuốt lưng cho, miệng lầm bẩm: "Bệnh 
con sắp khỏi rồi, con sẽ khỏe thôi mà, mai là mẹ mua được cho con cái gì ăn rồi." Ban ngày 
người xe như nước chảy qua sau lưng mẹ, cùng với bóng hình lặng lẽ của mẹ anh tạo thành một 
sự đối lập rất rõ rệt, ban đêm sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu mẹ, ánh trăng nhuộm mái tóc xanh 
của mẹ sang màu bạc trắng, ba ngày ba đêm, mẹ cứ luôn ở bên cạnh giường anh chăm sóc, lặng 
lẽ khâu đế giày. Bất kể là lúc nào, anh cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bao nhiêu năm sau 
khi giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng, bất kể là ở nơi đâu, anh cũng nhìn thấu rất rõ hình ảnh 
mẹ ngồi trước bậc cửa kia, lặng lẽ khâu đế giày, hình dáng ấy đã khắc sâu vào linh hồn anh, cả 
đời cũng không thể nào quên được. 


Ngải Lực Khắc tiếp tục nói với Trác Mộc Cường Ba: "Vì vậu, tôi hoàn toàn hiểu được sự theo 
đuổi của anh đối với loài chó đặc biệt này. Chó đích thực là một loài động vật rất kù diệu, nếu 
anh coi chúng là bạn, chúng sẽ là những người bạn trung trinh nhất; nếu anh coi chúng là người 
thân, chúng sẽ trở thành người thân nhất của anh, chẳng khác gì con cái anh vậy." 


Trang 191/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trầm mặc giây lát, Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi: "anh sao vậy? Trương Lập? " Tuy nghe 
chuyện của Ngải Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba cũng có chút thương cảm, nhưng gã lại kinh 
ngạc phát hiện ra, Trương Lập đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt. 


Trương Lập lau khô nước mắt, ngại ngùng nói: "À, không có gì, vừa nã tôi nghe chuyện của 
tiến sĩ Ngải Lực Khắc, chợt nhớ đến mẹ tôi thôi." Anh bắt đầu chậm rãi cất tiếng: "Hồi nhỏ nhà 
tôi nghèo lắm, bố thì ra ngoài kiếm sống, mẹ tôi phải khâu đế giàu thuê cho người ta để kiếm 


chút tiền trang trải chỉ tiêu..." 


Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, không biết tại sao mà cảm xúc dâng trào, ba người đàn ông mới 
quen biết bắt đầu trò chuyện tâm sự tới tận đêm khuva... 


Ngày hôm sau, đợt huấn luyện đặc biệt mang tính định hướng của bọn Trác Mộc Cường Ba 
chính thức bắt đầu, theo sắp xếp, buổi sáng là học lự thuyết, còn buổi chiêu, là bài học kỹ năng 
thực tế. Nội dung bọn họ cần học rất nhiều, bài lý thuyết buổi sáng bao gồm an toàn ngoài trời, 
cấp cứu ngoài trời, nhận biết động thực vật hoang dã, lý luận khảo cổ học, và một phần tri thức 
liên quan đến khí tượng và địa lú; bài thực hành buổi chiều thì bắt đầu từ những điều đơn giản 
nhất, chẳng hạn như leo trèo, gia công chế tạo khí giới đơn giản, cơ sở cận chiến, buổi tối thì 
phải học lớp bổ túc Tạng văn, Tạng ngữ cổ, còn bị bắt phải học cả ngôn ngữ của người Qua Ba, 
còn văn tự của người Qua Ba thì nghe nói là đã thất truyền từ lâu, đành bỏ qua không học, mọi 
người thấy thế đều như được đại xá vậu. 


Riêng phần lý thuyết này cũng đã được Lũ Cánh Nam xử lú giảm bớt đi kha khá, kiến thức về 
sinh tồn nơi hoang dã đều tạm thời chỉ bao gồm một phần cơ bản buộc phải nắm vững trong 
phạm vi từ ranh giới có tuyết trở lên, trong vòng khoảng từ bốn nghìn đến tám nghìn mét trên 
mực nước biển; còn động thực vật học cũng chỉ có thể đưa ra vài điểm đơn giản, cố gắng dạy họ 
cách nhận biết các loài động thực vật có hại và vô hại, nhận biết các loài động thực vật độc nhất, 
nguy hiểm nhất làm điển hình, và biết cách tìm các loài động thực vật có thể ăn được phân bố 
rộng khắp nhất, còn những loài động thực vật khác thì không thể nào bắt họ tìm hiểu cho bằng 
hết được. Còn những bài học thực hành buổi chiều là để tạo nền tảng, đó mới là thử thách thực 
sự, lúc này, khả năng của Đường Mẫn mới thể hiện ra. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yêu 
kiểu của cô mà lầm tưởng, lúc huấn luyện Đường Mẫn đều nghiền răng chịu đựng, hoàn toàn 
không tỏ ra lép vế, ngày đầu tiên về tay chân đều bị mài cho sưng vù lên, buổi tối liền tự dùng 
kim đâm thủng các bọng máu bầm, ngày hôm sau không kịp liền sẹo lại tiếp tục huấn luyện với 
cường độ cao, nhưng cô không kêu than lấy một tiếng. Còn buổi tối thì mới là lúc khiến tất cả 
đau đầu nhất, những văn tự tiếng Tạng cổ nhìn quái đản kỳ dị kia, quả thực rất khó hiểu được ú 
nghĩa của những kú hiệu đó, đừng nói là hiểu được, chỉ cần đọc được lên đã là giỏi lắm rồi. Vậu 
mà Ngải Lực Khắc và Lữ Cánh Nam còn đưa ra ý kiến, muốn mọi người học hết những loại văn 
tự cơ sở biểu thị khởi nguyên của văn minh, để mọi người biết được nguyên do sản sinh và diễn 
biến của những ký hiệu đó, làm như vậy có mục đích là để khi mọi người đứng trước một văn tự 
kú hiệu hoàn toàn lạ lẫm, bản thân có thể suy đoán được phần nào ú nghĩa của chúng, kết quả là 
đề nghị ngày bị tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn bao gồm cả giáo sư Phương Tân phản đối 
mạnh mẽ. Lý do của những người phản đối là, kiến thức đó tuyệt đối thuộc về phạm trù của 
những người chuyên nghiệp, đối với những người IQ tầm tầm như vậy quả thật là quá hà khắc. 


Huấn luyện đặc biệt 


Trong quá trình huấn luyện, đặc điểm tính cách của mỗi thành viên cũng dần dân lộ rõ, Ba Tang 


Trang 192/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trước sau vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít giao lưu với người khác, cứ như thể anh ta là người hoàn 
toàn độc lập bên ngoài tập thể này vậy, chuyện này khiến Trác Mộc Cường Ba rất không hài 
lòng. Nhưng nếu nói xa lánh mọi người, thì hình như Lạt ma Á La còn khó tiếp cận hơn Ba 
Tang gấp bội. Mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành nội dung huấn luyện ra, ông đều chỉ niệm kinh 
Phật, đến cả Ngải Lực Khắc cũng không sao nói chuyện gì với ông được, nhưng trí nhớ của Lạt 
ma Á La thì tốt đến kinh ngạc, dù là nội dung gì chăng nữa, gần như chỉ cần Ngải Lực Khắc và 
Lữ Cánh Nam giảng qua một lượt là ông đã hoàn toàn nhớ được hết. Họa may chỉ có Trác Mộc 
Cường Ba mới biết, trí nhớ của những Lạt ma có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ hơn mấu 
trăm vạn chữ của kinh điển Tạng giáo này, tất cả đều do rèn luuện mới có được. 


Người có trí nhớ kém nhất không ngờ lại là Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân có một 
phần kiến thức về sinh vật học, Trương Lập, Nhạc Dương, Đường Mẫn đều còn trẻ, Ba Tang có 
kinh nghiệm sinh tổn nơi hoang dã tương đối phong phú, chỉ có Trác Mộc Cường Ba là như 
người mới hoàn toàn. Nhưng chắc chắn gã là người khắc khổ nhất trong các thành viên tham gia 
huấn luyện, xem lại vở ghi chép, nhớ lại những điều đã học hầu như chiếm trọn thời gian nghỉ 
ngơi của Trác Mộc Cường Ba, thậm chí gã còn đạt đến cảnh giới vong ngã. Chẳng hạn như lúc 
ăn cơm, gã kinh ngạc nhận ra bát sứ mà bọn họ sử dụng là sứ Thanh Hoa, có lẽ được nung vào 
khoảng giữa những năm 1980, ký hiệu Cảnh Đức trấn dưới đế bát là giả mạo, đũa bọn họ dùng 
làm bằng gỗ lim, sinh trưởng ở cùng một môi trường địa lý với câu cương trúc thích hợp chế tạo 
cung tên, cơm họ ăn nấu bằng gạo vùng Đông Bắc, chỉ có đất đen tích tụ ở Tuyền Vũ nham mới 
có thể trồng được ra những hạt gạo vừa dẻo vừa mềm vừa bông mà ăn lại không dính miệng 
như thế. Trước khi ngủ gã lại ôn bài một lượt nữa: chiếc giường hai tầng này làm bằng gỗ bình 
thường, ghép bằng chêm gõ, chỉ miễn cưỡng chịu được trọng lượng của hai người, còn những 
loại gỗ tốt nhất thì phải kể đến trầm hương, kế đó là tử đàn, hoàng hoa, sa thạch mộc, thiết lê, 
ô mộc, hoàng dương, gỗ lim...; chăn gối ga giường đều là vải bông, trong các vật liệu làm chăn 
làm áo của người xưa, tơ vùng hồ Tập Lựý được xem là tương đối cao nhã, còn loại tơ lụa cánh ve 
phát hiện ở gò Mã Vương thì đến giờ vẫn còn đang khảo chứng xem xuất xứ từ đâu. Ngay cả 
trong mơ, những người cùng phòng có lúc cũng nghe thấy Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Bướm 
tằm mắt xanh, cánh có vấu, thuộc giống bướm tằm lớn, vùng Tây Bắc Nam Mũ, cánh dài một 
mét hai, trên cánh có mắt xanh, ngấm thứ bảy trên bụng có hai tuyến tiết độc, có thể chế tạo 
cuanide, cực độc. Sứa châu Úc, cực độc...người chạm vào ba mươi giâu sau là chết..." 


Không chỉ như vậu, mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, Lạt ma Á La lại yêu cầu Trác Mộc Cường Ba 
đọc thuộc cổ kinh Ninh Mã mà cha gã yêu cầu ông truyền thuật lại, cho tới khi nào một chữ 
cũng không sai mới thôi, vì những câu chuyện mang tính chất thần thoại trong cổ kinh rất có thể 
là sự thật, có thể dẫn dắt bọn họ phát hiện ra phương hướng chính xác. 


Sau đó cũng chính Trác Mộc Cường Ba là người yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên 
của văn tự và sự tiến hóa của nền văn minh, tuy cuối cùng không ởđi tới đâu, nhưng có thời gian 
rảnh là Trác Mộc Cường Ba lại đến hỏi han Ngải Lực Khắc về khởi nguồn của văn tự, sự khác 
biệt giữa chữ tượng hình và chữ ký hiệu ở đâu, chữ hình nêm, chữ của người Mava, chữ hình con 
dấu, chữ giáp cốt và chữ tượng hình của người Ai Cập có gì đặc sắc và có gì chung, hỏi đến cả 
Ngải Lực Khắc cũng phải gãi đầu gãi tai, cuối cùng không thể không dùng một câu: "Ï phục you 
rồi, " để kết thúc những câu hỏi không thể trả lời nổi. 


Trong những người có hứng thú nhất với Trác Mộc Cường Ba e rằng phải tính tới Lữ Cánh Nam 
là một, cô cảm thấy vô cùng lạ lùng trước gã đàn ông mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng tràn trẻ tinh 


Trang 193/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lực và nghi vấn này, hầu như luôn trả lời chũng câu hỏi gã đưa ra một cách vô cùng cặn kẽ, cũng 
đã mấy lần ngấm ngầm biểu thị muốn nói chuyện riêng với Trác Mộc Cường Ba, nhưng gã hoặc 
là giả vờ không biết, hoặc là lựa lời từ chối, tất cả tình cảm của gã đã hoàn toàn dốc trọn cho 
Đường Mẫn, gã không muốn về phương diện tình cảm cá nhân lại có lối rẽ nào khác nữa. 


Trong các bài huấn luyện thực hành cơ bản, người kém nhất đương nhiên chính là Đường Mẫn, 
nhưng cô bé hay khóc này dù đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước 
mắt. Bao nhiêu khổ cực cũng không khuất phục được cô, cuối cùng Đường Mẫn cũng qua được 
hết các bài kiểm tra. Nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là Lạt ma Á La, ông già nhìn chẳng có 
vẻ gì nổi bật nàu giống như một vị ẩn sĩ cao nhân, khiến người ta không sao hiểu nổi rốt cuộc 
ông còn làm được những gì. Bất kể là hạng mục huấn luyện khó tới đâu, ông cũng đều một lần 
là thông qua, dễ dàng như khi ông nhớ những lú thuyết kia vậu, có lúc cả Trác Mộc Cường Ba 
cũng không thể đạt ngay lần đầu thực hiện, nhưng Lạt ma Á La vẫn gọn gàng vượt qua, thoải 
mái đến mức cả Ngải Lực Khắc cũng phải thở dài tự than không bằng. 


Nhưng trong cả thời kỳ đầu của quá trình huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn có cảm giác 
không ổn, cảm giác bị người ta theo dõi, sống lưng lành lạnh. Gã biết, người đàn ông tóc vàng 
kia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng trước sau gã vẫn không tìm được tung tích của kẻ 
thù, càng như vậu, gã lại càng thấy nguụ hiểm. Còn một vấn đề nữa chính là, tổng chỉ huy của 
hành động lần này, đã tiến hành huấn luyện lâu như vậy rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy lãnh đạo 
xuất hiện, Trác Mộc Cường Ba mang vấn đề này đi hỏi Lữ Cánh Nam, thì được trả lời là người 
đó đã ra nước ngoài khảo sát, hình như là công trình thủy lợi cỡ lớn thì phải. 


Thời gian dần trôi đi, chớp mắt nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu huấn luyện đã lên tới 26 độ, 
chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, các thành viên nam trong đội đều thay áo ba lỗ rằn 
ri, dưới ánh mặt trời, những cơ bắp gần như hoàn mỹ của Trác Mộc Cường Ba toát lên một thứ 
bá khí mạnh mẽ. Gã lúc này và mấy tháng trước giờ đã khác nhau một trời một vực, leo trèo, 
buộc dây, đào hang, tìm mạch nước, chiến đấu, mỗi môn đều đạt thành tích xuấ sắc nhất, còn 
bài kiểm tra lý thuyết cũng đã đạt tiêu chuẩn, ít nhất cũng đã biết mấy thứ Lữ Cánh Nam khảo 
hạch gã trong ngày đầu tiên tới đây là gì rồi. Cỏ đó gọi là cỏ lác, rất thường gặp ở cao nguyên 
Thanh Tạng, cục đá đó là sa thạch đỏ bị phong hóa, nhìn thì rắn, nhưng thực ra lại rời rạc, 
không thể bám vào để trèo lên và làm vật cố định, còn con vật to hơn con kiến kia, chính là 
kiến quân đội nổi tiếng trong sa mạc, đã làm bao người nghe tên thôi đã sợ chết khiếp. 


Đồng thời, gã cũng biết được một chút về mấy loài động thực vật nghe có vẻ thần k quái dị mà 
Ba Tang nhắc đến kia, câu có thể thắt chết người, hình như là một biến dị của Từ Đằng, bộ rễ 
của thực vật dạng leo trong thời kỳ sinh trưởng, chạm phải thực thể là liến quấn leo lên, một 
ngày đêm có thể vươn ra tới mấy mét, nếu quấn lên người rồi lại để nó tìm được cây to có thể 
leo lên, sáng hôm sau tất sẽ phát hiện người kia đã chết ngắc trên thân cây rồi; còn 
ngũ sắc Tâu Tạng càng đáng sợ hơn một bậc, bọn chúng có thể dài tới mười xăng ti mét, trời 
vừa ấm lên là bắt đầu nhung nhúc bò đi, về nạn đ”*“*#** nàu, người Tạng có câu ngạn ngữ để 
hình dung: "Ngựa trắng đi qua biến thành ngựa đỏ; chó trắng đi qua chỉ còn lại xương với da." 
Còn các thứ như đục băng, vuốt sắt, vòng số tám, khóa móc mà đội khảo sát sử dụng ở Khả Khả 
Tây Lý, giờ Trác Mộc Cường Ba đã hiểu chúng như hiểu cánh tay của chính mình, chỉ là vẫn 
còn thiếu cơ hội vận dụng vào thực tế mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba đang nhớ lại mấy động tác bắt tóm mà Lữ Cánh Nam dạy, một mình chậm 
rãi luyện tập, Trương Lập và Nhạc Dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, hai anh lính tuổi tác gần 


Trang 194/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gần nhau này chỉ hận là quen biết quá muộn, giờ đã thành đôi bạn thân thiết; Ba Tang ngồi trên 
chạc câu cao, vẫn lạnh lùng như một con ưng cô độc, anh ta nóng tính, dễ nổi cáu, có điều trước 
sau đều chịu thiệt dưới tau Trác Mộc Cường Ba và Lạt ma Á La, về sau đã lành tính được phần 
nào, giáo sư Phương Tân và Ngải Lực Khắc lúc nào cũng thảo luận đủ thứ vấn đề học thuật, 
Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì đứng ở xa xa, nhưng Trác Mộc Cường Ba cảm giác được bọn 
họ đều đang nhìn gã, bỗng Lạt ma Á La, người thân bí nhất trong đội bước tới chỗ gã. 


Lạt ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba luyện tập, rồi nghi hoặc hỏi: "Anh là Khố Bái à? " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, sau đó nói: "Trước có đạt được mấy kù, về sau đi làm kinh 
doanh, không tham gia nữa. " 


Trương Lập đột nhiên nhảy bật lên, hỏi: "Cường Ba thiếu gia, tôi đã nghe từ Khố Bái đó mấy 
lần rồi, rốt cuộc là danh hiệu gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba cười khì khì, nói: "Là cách gọi giống như quán quân trong một cuộc thi đấu 
thể thao thông thường thôi mà." 


Lạt ma Á La nghiêm túc nói: "không chỉ đơn giản như vậy đâu. Khố Bái là danh hiệu của vinh 
quang và thần thánh, là cách gọi dũng sĩ của dân tộc Tạng. Từ lâu lắm rồi, ở khu Tây Tạng đã 
rất thịnh hành các cuộc thi đấu trên phạm vi rộng, lúc đó các phiên quốc đều phái những thanh 
niên cường tráng nhất tới tham gia tranh đoạt Khố Bái, nội dung thi đấu bao gồm cưỡi ngựa bắn 
cung, đấu với bò lông Tây Tạng, đấu vật kiểu Tạng, áp gia, nga đa...cộng lại cũng phải chục 
môn, giờ chỉ còn khu Tây Nam A Lý là vẫn giữ truyền thống Khố Bái, mà nội dung thi đấu cũng 
đã bị giản lược chỉ còn bốn môn áp gia, suất túc, đóa gia và ném dây thừng thôi". Lạt ma Á La 
đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Đoạt được Khố Bái là một chuyện không hề dễ dàng 
chút nào, về các phương diện đều phải vô cùng xuất sắc." 


Nhạc Dương cũng đứng lên hỏi: "Áp gia, đa gia, đóa...là cái gì thế? " 


Trương Lập cũng biết sơ qua về những hạng mục thi đấu này của người Tạng, bèn giải thích cho 
Nhạc Dương, áp gia là voi kéo co, hai người đàn ông dựa lưng vào nhau, quàng dây lên vai như 
người kéo thuyền, lúc thi đấu thì mỗi người ra sức tiến về phía trước, tư thế giống như voi vậu, 
ngoài ra quy tắc cũng giống như kéo co bình thường; nga đa là ném đá bay, chính là dùng dâu 
buộc chặt vào hòn đã, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đã ởi thật xa, càng xa 
càng chuẩn xác thì càng tốt; đóa gia thì giống như cử tạ, nâng tảng đá lớn, ngoài ra còn có môn 
kéo sừng bò, đánh trận... 


Lạt ma Á La lại hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Lân đầu tiên trông thấu anh ra tau, cảm thấu trong 
thủ pháp suất túc lại có các kỹ thuật như niêm, thiếp, quải, khuyên (bám dính, áp sát, ngoặt, 
vòng), hình như không phải học được trong khi luyện tập Khố Bái phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba thầm khen đối phương lợi hại, giải thích: "Khi tôi ở Thành Đô buôn bán, 
gặp được một ông già ở Thanh Dương cung, ông ấy dạy tôi Thái Cực quyền" 


Lạt ma Á La gật gật đầu, Trác Mộc Cường Ba liền hỏi ngược lại: "Có điều nói đi cũng phải nói 
lại, thân thủ của A La thượng sư mới khiến chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ 
tướng, tôi nghĩ không còn câu nào thích hợp hơn để nói về thượng sư nữa đâu.” 


Giọng Lạt ma Á La vẫn bình thần như mọi khi: "Tôi tu luyện ở Sắc Lạp tự mấy chục năm, cũng 


Trang 1952.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


từng học qua mấy chiêu nhảy nhót." Nói xong, ông lại đi tụng kinh niệm chú gì đó luôn. 


Trác Mộc Cường Ba cảm giác lấy làm kỳ lạ, tại sao Lạt ma Á La lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó, 
trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, gã trông tháu trên sườn núi dường như có thứ gì lấp lánh phản 
quang. 


Trên màn hình, thời gian, khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc tất cả đều hiện lên rõ ràng, 
cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trác Mộc Cường Ba được phóng đại ngay trước mắt. Merkin 
mặc bộ quân phục oai phong lẫm liệt đứng trong cánh rừng sâu trên triển núi, buông chiết ống 
nhòm điện tự xuống, nghi hoặc lầm bẩn: "Chắc chắn vậy rồi sao? Huấn luyện đặc biệt cái mẹ gì 
thế? Lẽ nào đã biết nơi đó ở đâu rồi à? " 


"Maxl " Merkinh quát lớn một tiếng, một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược mắt ti 
hí, mũi cao miệng rộng lật đà lật đật chạy trong bụi cây ra. Thân hình cũng cao đến mét tám, 
nhưng cả người đều ở trong trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu, trong còn có chút lọm khom. 
“Thưa ông chủ, chuyện gì vậy? " Tiếng Anh của Max rất lưu loát, thì ra hắn chính là tên đã đốt 
thuốc cho Merkin ở Khả Khả Tây Lú. 


Merkin chỉnh lại vành mũ, hỏi: "Tên điên đó đã hồi phục chưa? " 


Max thấp tha thấp thỏm đáp: "Vâng ạ, bên Mỹ nói, chủ vếu là do khó trao đổi quá, trong quá 
trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, trao đổi và điều trị tâm lú là rất quan trọng. Còn tên 
phiên dịch mà chúng ta kiếm được ở Lhasa đó, hắn cũng không giỏi tiếng Qua Ba lắm, lúc 
phiên dịch ... giống như ... như là tôi nói tiếng Trung Hoa không được thuận miệng vậy." 


"Tiếng trung Hoa của mày? Ý mày nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậu phải không? 
Hải " 


" Không ... không phải, không ... tôi đâu dám." 


Merkin đốt thuốc, bực dọc thở ra một làn khói trắng, lãm bẩm nói: "Có ai giỏi tiếng Qua Ba 
không nhỉ? " 


"Cóa.' 

" Vậu sao mày còn không mau đi mời về đi! " 

Max chỉ xuống dưới lần bẩm: "Chính ... chính là ở dưới kia." 

"Hử? " Merkin nói: "Mày nói người đó cũng đang tham gia huấn luyện? " 

Max gật đầu nói: "Vâng, tên hắn là, phát âm nghe quái dị, gọi là Tước Ban Giả La gì gì đó" 


Merkin trừng mắt lên nhìn Max một cái, quát: "Khốn nạn”. Đi được hai bước, lại quay đầu chửi: 
"Đồ ăn hại! " 


Đột nhiên y chợt nảy ra một ý nghĩ, nói: "Bọn nó huấn luyện, chúng ta cũng huấn luyện! Max, đi 
sắp xếp đi, để tao huấn luuện mấy thằng ở Khả Khả Tây Lú mới đến, có chết thì cũng phải chết 
oanh liệt một chút mới được." 


Max tỏ ý sẽ đi làm ngau, rồi sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi: "Ông chủ, thằng cha Soares đó nhốt 
mình cả ngày trong phòng, vác về đủ thứ lọ lọ chai chai làm thí nghiệm, dân Tạng quanh đâu 


Trang 196/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phản ứng rất dữ, không biết có làm chúng ta bị lộ không? " 


Merkin thoáng trầm ngâm giây lát, rít một hơi thuốc nói: "Tạm thời kệ hắn, dù hắn cần cái gì, 
cũng cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hau không? sau này còn phải 
dựa vào mấy con vật nhỏ của thằng cha ấy đó." Max và Merkin đều đã bỏ đi, khu rừng lại trở về 
với sự tĩnh lặng vốn có, cơ hồ như chưa tưừg xảy ra chuyện gì vậu. 


Giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc, từ giờ trở đi họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng 
với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. 


Cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỳ năng sinh tổn nơi hoang dã đơn giãn 
nhất, môn đầu tiên là nhóm lửa, các loại công cụ bàu chung một chỗ, sau đó thành viên hai tổ tự 
tới chọn lấy thứ mình cần, tổ nào đốt cháy được mỏi lửa trước coi như thắng. Tiếng còi của Lữ 
Cánh Nam vang lên, bốn người đàn ông to khoẻ là Trác Mộc Cường Ba, Ba tang, Trương Lập 
và Nhạc Dương lợi dụng ưu thế về hình thể chạy trước tới chỗ để đô đạc, bọn họ nhặt một thanh 
gỗ khô nhất, thô ráp nhất, sau đó khoan trên thanh gỗ ấy một lỗ nhỏ, vun mạt gỗ lấp đầy trong 
đó, rồi dùng một que nhỏ vót nhọn đầu, chọc đầu nhọn vào trong lỗ, bắt đầu dùng hai tau xoau 
mạnh cái que đó. Bốn đại lực sĩ lần lượt xông trận, không để que gỗ ngừng lại, năm phút sau, 
mạt gỗ trong lỗ đã bắt đầu bốc khói. Bọn Trác Mộc Cường mừng rỡ, mặc kệ mồ hôi túa ra đầu 
mặt, càng xoay cái que mạnh hơn. Nửa tiếng sau, nhúm lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảu múa, mặt 
mũi bốn người bên tổ Trác Mộc Cường Ba đều bị khói ám cho đen thui, mô hôi chảy xuống làm 
mặt ai nấu đều vằn vện chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên 
người cả. Nhưng khi họ quay đầu lại nhìn sang phía bên tổ của giáo sư Phương Tân, cả mấu 
người liền lập tức đờ ra, bốn người tổ kia đã cảm một câu đuốc cháy phừng phừng từ lúc nảo lúc 
nào, đang nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba như nhìn một đám người nguyên thủ. 


Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt nhìn bọn họ, cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân 
vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn chút sức lực nào vậy, Ba Tang và Nhạc 
Dương cũng ngần ra, chỉ có Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia cho ngọn lửa to 
hơn, mừng rỡ reo vang: "Cháy rồi, cháy rồi, ha ha, cháy lên rồi! " 


Mấy người bên tổ giáo sư Phương Tân cảm đuốc đi tới, nhìn bốn người đàn ông mặt lem luốc 
thở phì phò như trâu, đều không khỏi bật cười. Trác Mộc Cường Ba không cam tâm kêu lên: 
“Thầy giáo, sao mọi người làm được nhanh vậy? " 


Giáo sư Phương Tân xòe tay trái ra, cố gắng nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc giải thích: 
" Bật lửa hiệu Raymond, ở ngay bên dưới thanh gỗ các anh lấy đi ..." nói xong, ông không nhịn 
nổi bật cười hai tiếng, nhưng vẫn cố nín lại, nói như quảng cáo trên ti vi: "Sử dụng hỗn hợp 
acetulen nén, ngăn gió ngăn nước, ở mức phun khí cao nhất, ngọn lửa có thể đạt tới ba nghìn 
độ, đủ để nung chảy sắt thép bình thường, có điều rất tốn nguyên liệu, một bình khí hóa lỏng 
chỉ có thể duy trì ngọn lửa mạnh nhất được năm phút. Toàn thân được đúc bằng hợp kim, có thể 
chống lại đạn súng 8 li bắn trực tiếp vào, sử dụng phương thức nút tiếp xúc để đánh lửa, mục 
đích là để trong tình trạng hai tay không thể thao tác cũng có thể dùng miệng đánh lửa. Thiết kế 
hợp lú, các đường cong đều tuân theo đúng cấu tạo sinh lý của con người, chất liệu cứng rắn, 
không hồ là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc chủng." 


Trác Mộc Cường Ba muốn khóc mà không thể rơi được nước mắt, quay lại hỏi Lữ Cánh Nam: 
"Sắp xếp như vậy có phải hơi quá đáng không? " 


Trang 197/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam không hề ngần ngại nói: "Đã bảo là tự chọn công cụ nguyên liệu, các anh thấy có 
gỗ, liền chỉ nghĩ đến việc khoan lễ nhen lửa, khả năng quan sát và phân biệt của các anh ở đâu 
rồi? Tôi tuyên bố, trận thi đấu đối kháng đầu tiên này, tổ Trác Mộc Cường Ba thua cuộc, tổ giáo 
sư Phương Tân chiến thắng! ". Có điều không ai ngờ được rằng, đây lại chỉ là mở đầu cho một 
loạt những thất bại của tổ Trác Mộc Cường Ba mà thôi 


Sau đó trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi bọn họ đi xuyên qua Dakar, xe đường 
trường liên tục bị nổ lốp, lại vì lộ tuyến thực tế và trên bản đồ khác nhau đến kinh người, tới khi 
nhóm gã đến được điểm đích thì tổ của giáo sư Phương Tân đã đợi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi; 
khi tập huấn vượt sa mạc ở Sahara, Nhạc Dương sơ hở để một con bò cạp chui vào quần, đốt 
cho một phát rõ đau đúng mông, kết quả là ba người bọn Trác Mộc Cường Ba phải thay nhau 
cõng anh ta lên đường, tất nhiên là không thể nhanh như người ta được; ở Xisuangbana bốn 
người bị một đàn voi hoang dã đuổi cho chạy tung toé; còn lạc đường trong rừng nguyên sinh, 
phải tốn thêm bốn ngày so với kế hoạch mới ra được bên ngoài, truy cứu nguyên nhân, không 
ngờ do anh chàng Trương Lập lấy chuối tiêu ra nhử một con voi con, kết quả là bị mẹ nó phát 
hiện; khi leo núi Witch ở Australia, định tán của Ba tang đóng không được chắc, còn Trác Mộc 
Cường Ba thì liên tục dẫn đường sai, thường xuyên trật tay làm cả bốn người cùng trượt xuống, 
treo lơ lửng trên vách đá sừng sững; khi vượt qua sa mạc Đen, lại Trác Mộc Cường Ba chỉ huy và 
phán đoán sai lâm, bốn người không may gặp phải bão cát, cũng may là tìm được một hang 
động ở núi Mã Tốc nấp một ngày, bằng không thì hậu quả quả khó lòng tưởng tượng nổi; rồi sau 
đó bất kể là thảo nguyên, đảm lầu, hoang mạc, hau băng nguyên, tổ của Trác Mộc Cường Ba 
đều thất bại trước tổ của giáo sư Phương Tân, đến cả Lữ Cánh Nam cũng thường xuyên cằn 
nhằn, không hiểu sao cái tổ nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn là người đầu óc u tối như vậu 


Lại thêm mấy tháng nữa, không biết có phải là những bài huấn luyện thể năng vượt quá quy tắc 
thông thường làm người ta tê liệt hay không, mỗi ngày mỗi người chỉ riêng chuyện nghiến răng 
gánh vác mọi áp lực từ các hạng mục huấn luyện thôi đã đủ tiêu hao hết toàn bộ tỉnh lực, khiến 
cho thời gian dành để suy nghĩ càng lúc càng ít đi, thời gian các thành viên đàm luận những 
chuyện kinh hiểm gặp trong quá trình huấn luyện mỗi lúc một nhiều lên, chỉ có Trác Mộc 
Cường Ba và giáo sư Phương Tân là lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt 
này, trên đường huấn luyện, hai người vẫn thường hay đến tìm Lữ Cánh Nam thảo luận xem lúc 
nào thì thích hợp để đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Mỗi ngày bọn họ lại dành ra hai giờ để lên 
mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan tới Bạc Ba La thần miếu. 


Tiểu đội vừa trở về sau đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở Lhasa để chỉnh đốn lại, bọn 
họ chỉ có hai ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi điểm đến tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đặt ra. Trác 
Mộc Cường Ba đã không đợi nổi nữa, gã lại tìm tới phòng Lữ Cánh Nam, gõ cửa một lúc lâu, Lữ 
Cánh Nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì, Trác Mộc Cường Ba bày tỏ sự lo lắng của mình, cô 
liền chau mày nói: "Trình tự huấn luyện mới tiến hành được một nửa thôi, đồng thời trong quá 
trình huấn luyện Ba Tang vẫn luôn được trị liệu tâm lú, đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần dần 
hồi phục, nếu lúc nàu nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm, chỉ sợ hiệu quả không được lớn lắm." 


Trác Mộc Cường Ba nghiêm túc nói: "Tôi cho rằng, chúng tôi đã thông qua được khảo hạch về 
thích ứng các loại môi trường, lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao? Cá nhân tôi cho rằng, tôi 
đã đủ thực lực xuất phát đi tìm địa điểm ấy rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không hề biết nhóm 
người kia đã tiến hành tới đâu rồi nữa." 


Lữ Cánh Nam nói: "Về mặt này thì anh không cần phải lo, Bạc Ba La thần miếu đã được tìm 


Trang 198/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kiếm từ mấy trăm năm nay, nếu dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu cần phải tiếp tục tập huấn ở 
đây làm gì nữa." 


"Không cần lo lắng, không cần lo lắng, lần nào cô cũng nói vậy cả! Nên biết rằng, những tổ 
chức và nhóm người trước đây ởi tìm Bạc Ba La thần miếu thất bại là vì đầu mối của họ không 
chính xác, nhưng hiện nay, người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài, hơn nữa lại 
bị đám người kia bắt đi mất rồi, cô nói tôi có thể không lo lắng được hay saol Tất nhiên, thần 
miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm, à, tôi không nên bận 
tâm quá nhiều làm gì, nhưng mà tôi nôn nóng, phải biết đám người kia là một bọn hung ác vô 
cùng, còn dám mang cả vũ khí phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc, nếu bọn chúng tìm đến 
được nơi ấu, sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại." Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. 


Lữ Cánh Nam ừm một tiếng: "Tôi biết, anh sợ Tử Kỳ Lân của anh bị người ta bắn chết phải 
không... 


Trác Mộc Cường Ba quyết liệt nói: "Tất nhiên, cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc chúng tôi phải đạt tới 
trình độ nào thì mới có thể xuất phát, cô cũng không thể bắt chúng tôi cứ huấn luyện rồi lại 
huấn luyện, còn chuyện tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu thì chúng tôi chẳng làm gì hết, không 
điều tra nghiên cứu! Không ởi tìm kiếm bằng chứng! Không phân tích đầu mối! Huấn luyện như 
vậy thì được cái rắm đếch gì! " Trác Mộc Cường Ba nói một câu, lại đập mạnh xuống bàn một 
cái, giấy tờ và lụ nước trên bàn đều nảy tưng lên, ngữ khí cũng tương đối nặng, nói xong hai ta 
gã ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng trừng nhìn Lữ Cánh Nam. 


Lữ Cánh Nam vỗ bàn đứng lên, cũng cao giọng nói: "Anh...anh thì biết gì? Xuất phát xuất phát, 
cả ngày anh chỉ biết gào lên thế! Anh thì có đầu mối gì! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tấm ảnh đó, không phải tôi đã đưa cho các người tấm ảnh đó rồi sao? 


Hj 


Lữ Cánh Nam lại ngồi xuống, bắt tréo chân vào nhau, ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba: 
"Còn nữa không? " 


Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, nói: "Còn..." từ đầu gã chỉ có một tấm ảnh, sau đó bọn 
họ tìm được người điên ở Mông Hà, nhưng người điên đó đã bị bắt có, đến giờ vẫn chưa biết ở 
nơi nào; tiếp sau nữa bọn gã biết đến Ba Tang, nhưng trí nhớ của Ba Tang đến giờ vẫn chưa thể 
hồi phục; sau nữa lại nghe nói Đường Thọ có nhật ký, nhưng đến giờ cuốn nhật ký ấy cũng 
không có tăm hơi, nếu thật sự phải nói ra xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không, tới 
phút nàu gã cũng chỉ có một tấm ảnh ấy...một tấm ảnh mờ mịt, bên trong là một sinh vật có vẻ 
giống như loài ngao Tây Tạng. 


"Anh cho rằng tấm ảnh này của anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hả? " Lữ Cánh Nam 
nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thương hại, rồi nói tiếp: "Tất cả tư liệu của các anh đều ở 
trong tay tôi cả, tôi nằm rất rõ những thông tin của các anh có được. Tấm ảnh đó, căn cứ theo 
thông tin tham khảo mà bạn giáo sư Phương Tân cung cấp, có thể vạch một đường elip bán 
kính tới cả nghìn ki lô mét, đó là diện tích trên mười nghìn ki lô mét vuông đấy, Cường Ba thiếu 
gia của tôi ạ! Một khu vực không người diện tích trên mười nghìn ki lô mét vuông, còn bao gồm 
gần như cả dãy Himalava nữa..." Lữ Cánh Nam cao giọng, rồi lại ủ rũ nói: "Chỉ sợ đến khi cháu 
nội tôi làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc anh cũng chưa tìm thấy nơi đó ở đâu nữa." 


Trang 199/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lập tức tắc tị, nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng chất vấn tiếp: "Không 
có đầu mối thì có thể đi tìm đầu mối, không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện, cơ hội sẽ 
nảy sinh trong lúc hành động, còn như bây giờ, chúng ta đâu có làm gì! Chúng ta không thể chỉ 
huấn luyện không mà chẳng nghe chẳng hỏi gì đến Bạc Ba La thần miếu kia cả, vậu rốt cuộc là 
chúng ta ở đây làm cái quái gì hả? ” 


Lữ Cánh Nam lại vỗ bàn đứng bật dậy: "Ai nói với anh là chúng ta không nghe không hỏi hải 
Anh làm sao biết..." Vừa nói tới đây, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng ngưng lại. 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, gã vội hỏi: "Gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì, có thể 
nhắc lại được không? 


Lữ Cánh Nam do dự giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng: "Được rồi, nếu anh đã nôn nóng 
muốn biết như vậu, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô tri thế nào! " 


Cô dúng dậy mở chiếc tủ sắt sau lưng, ôm ra một đống tài liệu dàu cộp, đặt huụch một cái xuống 
trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói: "Đây, toàn là những thứ các anh chưa hề biết đến." 


Trác Mộc Cường Ba lắp bắp: "Đây là gì? Đây..." gã lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư 
liệu liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, bên trong có các văn kiện tuyệt mật đóng dấu đen dấu 
đỏ, còn có cả thư hàm đóng ấn quan, đến cả những mẩu tin tức trên các tờ báo nhỏ cũng không 
bỏ qua, thứ làm Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm Tuyên Thống thứ 
14 nhà Thanh ký tên Ung Nhã Giám Đài gửi cho một ông Warner nào đó, trong thư có nhắc 
đến khu vực dân tộc ở miền biên viễn Tây Tạng có một truyền thuyết thần bí, hỏi xem ông 
Warner có hứng thú cùng đi khảo sát với mình hay không, nội dung thư ngoại trừ đề cập tới Bạc 
Ba La thần miếu ra, còn ngấm ngầm nhắc tới truyền thuyết Tử Kò Lân nữa. Đống tư liệu nà, 
sớm nhất là từ năm 1902, bao phủ bảy quốc gia, thời gian và mức độ rộng lớn của diện tích 
khiến Trác Mộc Cường Ba không khỏi trợn mắt le lưỡi, so về mức độ tường tận của nội dung thì 
tư liệu mà Trác Mộc Cường Ba thu thập được cũng không thể bì. Gã vô cùng kinh ngạc, nói: 
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? " 


Lữ Cánh Nam giải thích trong ánh mắt đờ đẫn của Trác Mộc Cường Ba: "Thực ra, những 
chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu không đơn giản như anh tưởng tượng đâu, từ giai 
đoạn cuối Thanh đầu những năm Dân quốc, đến khi Quốc dân Đảng thành lập chính phủ, rồi 
nước Trung Hoa ra đời, nó luôn nhận được sự quan tâm của nhiều phía. Quốc gia sớm đã chú ý 
đến Bạc Ba La thần miếu rồi, vì nó chẳng những là phần bổ khuyết lớn cho Tạng truyền Phật 
giáo, mà cũng là minh chứng tốt nhất cho sự giao lưu dung hợp văn hóa Tạng Hán, những thứ ở 
đó phản ánh nội tình lịch sử, cuộc sống, tôn giáo và văn hóa của hai dân tộc Tạng Hán hơn một 
nghìn năm trước, và quan trọng hơn là, từ năm 1914 đến nay, các thế lực nước ngoài cũng càng 
lúc càng tỏ ra hứng thú với ngôi miếu thần trong truyền thuyết này, số lần thăm dò của họ liên 
tiếp tăng lên, mà nơi đó lại có một vùng rất lớn là khu vực không người chưa đặt đồn biên 
phòng, vì vậy chúng ta phải đến được Bạc Ba La thần miếu trước khi các thế lực bên ngoài tìm 
thấy nó, đồng thời tiến hành công tác khai quật ngay lập tức. Trước khi các anh đưa ra kế hoạch 
tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, đã có một tổ chức luôn nghiên cứu điều tra về Bạc Ba La 
thần miếu rồi, vì nhà nước không thể đầu tư quá nhiều tiền, vì vậy nên hầu hết các thành viên 
đều tự đảm trách kinh phí điều tra, cứ như vậy, bọn họ cũng thu thập được nhiều tư liệu hơn các 
anh rất nhiều. Lần này các anh để nghị thành lập đội khảo sát chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu 
nhiên mà thôi, vừa hay lúc đó cũng có một nhóm thành viên hội nghiên cứu phát hiện và giải 


Trang 200/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mã ý nghĩa ám thị trên một số trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc, 
đồng thời nhà nước cũng cho rằng có thể tổ chức một đoàn khảo sát mang tính chất thăm dò. Vì 
vậu, mới có đợt huấn luyện đặc biệt lần này, nên biết rằng chỉ với một chút tư liệu của các anh, 
nhà nước sẽ không tùy tiện mà đồng ý thành lập đoàn khảo sát đâu, cho dù anh có tài trợ toàn 
bộ kinh phí cũng không được." 


“Trục cuộn tranh ở nước ngoài mang ngược trở về Trung Quốc? " Trác Mộc Cường Ba lật tìm 
đống tư liệu, nhưng không tìm được thứ nào trông giống trục cuộn tranh cả. 


Lữ Cánh Nam nói: "Anh không tìm thấy ở đây đâu, chỗ này đều là tư liệu đã được dịch sang 
tiếng Hán, chỉ là những tư liệu cơ bản, đơn giản nhất mà thôi. Còn các tư liệu về lịch sử văn vật 
Tây Tạng cổ, đều do các nghiên cứu viên phụ trách điều tra nghiên cứu. Nhìn bề ngoài thì các 
anh vẫn luôn tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, dường như không hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho lần 
khảo sát này, thực ra đó chỉ là để làm nghi hoặc thế lực nước ngoài, ngầm bên dưới vẫn luôn có 
một tổ chức nghiên cứu rất lớn đang chuẩn bị kế hoạch toàn diện nhất cho lần xuất hành này 
của các anh, không ngừng thu thập và cập nhật các tư liệu liên quan suốt 24⁄24. Những công 
việc nàu, cũng chỉ có nhà nước mới làm được, nếu chỉ dựa vào cá nhân, có lẽ anh điều tra cả đời 
cũng không thể có được nhiều tư liệu đến vậy." Lữ Cánh Nam ngưng lại một chút, rồi lại nói, 
"Trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết số trục cuộn tranh ấy xuất xứ từ đâu, theo dự đoán thì là 
văn vật quý giá bị các nhà thám hiểm nước ngoài phát hiện và mang đi từ đầu thế kỷ này, giống 
như văn vật Đôn Hoàng vậy. Vì nội dung trên trục cuộn toàn bộ đều dùng bột vàng để viết, nên 
các chuyên gia gọi nó là Cổ cách kim thư, cũng trở về với những cuộn trục nàu còn có đĩa hoa 
văn ba màu đời Tùu, kính vàng đời Tùy, tượng người đứng cầm qua 4, tất cả đều là văn vật hạng 
một cấp nhà nước. Giá trị của những cuộn trục này cực kỳ to lớn, quan trọng nhất là trong đó có 
nhắc đến một số nội dung bí mật, có tác dụng then chốt đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La thần 
miếu, đây cũng là nguyên nhân đội các anh được thành lập đó.” 


Trác Mộc Cường Ba tham lam lượt qua các đầu mối, các loại tư liệu ở khắp mọi nơi, lúc nàu gã 
mới biết thì ra có một đội chuyên gia đang làm công tác phân tích cho chuyến du hành của bọn 
gã, chẳng trách lần nào tìm Lữ Cánh Nam hỏi chuyện, cô cũng đều rất tự tin chắc chắn. Gã vừa 
đọc tài liệu, lại vừa hỏi tiếp: "Không ngờ nhiều như vậy, thì ra luôn có chuyên gia nghiên cứu về 
các đầu mối này, thế nhưng, tại sao không cho chúng tôi biết chứ? " 


Lữ Cánh Nam ngăn không cho Trác Mộc Cường Ba tiếp tục ngấu nghiến đọc tài liệu, thu lại cất 
đi rồi nói: "Những nội dung này, đáng lẽ phải đợi đến khi mọi người hoàn thành đủ tiêu chuẩn 
huấn luyện tôi mới nói, giờ anh biết càng nhiều, lại càng không có lợi, các anh lúc này, cần nhất 
là toàn lực tập trung vào huấn luyện. Anh tự nhận là mình đã huấn luyện đủ rồi phải không? Vậu 
tôi cho anh một cơ hội, tôi và anh sẽ đơn độc đấu một trận bất chấp thủ đoạn, nếu anh thắng 
được tôi, tôi sẽ thừa nhận thành quả huấn luyện này của anh.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không thể nói vậu được, thao trường chỉ là chết, chiến trường mới 
là sống, không thể mang chuyện ai đánh thắng ai ra làm tiêu chuẩn phán đoán, tình hình thực tế 
có thể xảu ra bất cứ thay đổi nào, còn tôi thì đang cho rằng, đội của chúng tôi đã có đủ năng lực 
ứng phó với những biến hóa đó rồi, vì vậu mới hết lượt này đến lượt khác đưa ra kế hoạch xuất 
phát, đồng thời tìm kiếm những dấu vết liên quan tới Bạc Ba La thần miếu. Tất nhiên, lúc ấy tôi 
hoàn toàn không biết còn có một nhóm chuyên gia đang giúp chúng ta tính toán chuẩn bị." 


Lữ Cánh Nam đứng dậy nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, hỏi: "Anh cảm thấy, tôi huấn 


Trang 201/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


luyện các anh như vậy là vì cái gì hả? ” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên gặp phải câu hỏi bất ngờ này, liền buột miệng đáp: "Tăng cường 
năng lực thực tiễn của chúng tôi, để bán mạng cho tổ chuyên gia phải không? " 


Lữ Cánh Nam lộ vẻ thương hại, lắc đầu thở dài: "Anh hoàn toàn sai rồi...tôi huấn luyện mọi 
người như vậu, là vì muốn dạy các anh...sống! Tiến hành huấn luyện gian khổ như vậu, chỉ là để 
các anh học được cách sống sót trong các môi trường và điều kiện khác nhau, cần phải biết 
rằng, bất kể anh có bao nhiêu tiền, bao nhiêu trang bị, bao nhiêu kế hoạch, nhưng phải còn 
sống mới được, đó mới là điều kiện căn bản để anh có thể thực hiện tất cả mọi điều." 


Giọng Trác Mộc Cường Ba trở nên nhỏ dần: "Lẽ nào, cô cho rằng chúng tôi còn chưa thể sống 
sót trong các môi trường khác nhau sao? ” 


Lữ Cánh Nam cười cười: "Còn lâu mới đủ! Anh cho rằng đội ngũ này đã có đủ năng lực ứng phó 
với mọi thay đổi hay sao? Vừa khéo, trải qua một thời gian huấn luyện khá dài, tôi đang chuẩn bị 
tiến hành một lần khảo hạch có tính chất tổng hợp, coi như là kiểm tra giữa kỳ của các anh đi." 
Cô giơ tập tư liệu trong tay lên, nói: "Muốn xem những tài liệu này, đợi khi nào anh vượt qua 
được bài thi kia rồi hãy nói." 


Mắt Trác Mộc Cường Ba sáng bừng lên: "Nội dung kiểm tra gồm những gì? " 
Lữ Cánh Nam đáp: "Đến lúc đó tôi sẽ báo cho mọi người, anh đi nghỉ trước đi." 


Trác Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng than van, lủi thủi đi ra, vừa tới cửa, Lữ Cánh Nam lại 
nhắc nhở: "Anh Trác Mộc Cường Ba, tôi cần phải nhắc nhở anh, hãy chú ý đến thân phận của 
anh lúc này, đội của các anh là một đội thử nghiệm ghép tạm thời mà thôi, nếu không vượt qua 
được khảo hạch, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ giải tán, càng không cần nhắc 
đến chuyện muốn có được số tài liệu của nhà nước này làm gì. Nhà nước cũng không thiếu một 
chút kinh phí thám hiểm kia của anh, vì vậy, xin anh đừng lúc nào cũng lên mặt ông chủ như 
thế, anh phải nhớ cho rõ, anh chỉ là một đội viên bình thường dưới quyên tôi mà thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba quay đầu đi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi dập mạnh của lại phía sau. 
Khi gã đi rồi, Lữ Cánh Nam mới lầm bẩm như nói với chính mình, lại như nói với ai đó: "Xem ra 
anh ta đã không đợi được nữa rồi." 


Sau tấm rèm không ngờ cũng có người cất tiếng: "Đó là điều tự nhiên thôi, bởi vì anh ta hoàn 
toàn không biết gì về công việc của chúng ta đang làm cả." 


Chú Thích 


Tran 


1. Hay còn gọi là Hoàng hôn Khuyến, được coi là tổ tiên trực hệ của tất cả các loài chó hiện na. 


2. Pho sử thi nổi tiếng của dân tộc Tạng, hiện nay là bộ sử thi duu nhất trên thế giới còn được truyền miệng, đã lưu 
truyền hơn 1.000 năm nay, dài gấp ba lần sử thi Mahabharata của Ấn Độ. 


3. Chính là chỉ ngọn núi thần Cương Nhân Ba Tế của người Tạng. 


4. Vũ khí cổ đại trông giống mũi giáo. 


Trang 202/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hết tập 1 


Trang 203/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tậo II - Cời Mở Đầu 


Đó là một bí mật kín bưng cho dù Tâu Tạng đã mở cửa cho toàn thế giới! 


Công nguyên năm 838, vị vua cuối cùng của dân tộc Thổ Phạn là Lãng Đạt Ma lên ngôi Tán 
Phổ, tuyên bố diệt Phật. Trong cuộc tàn sát ấy, các tăng lữ đã mang một lượng lớn kinh điển và 
thánh vật đi chôn giấu tại một nơi bí mật, ở đó họ dựng lên một ngôi thần miếu, đặt tên là Bạc 
Ba La. Thời gian dần trôi, chiến tranh không dứt, ngôi thần miếu ấn chứa biết bao báu vật Phật 
gia đã hoàn toàn biến mất trong lớp bụi lịch sử 


Nhiều năm sau, Trác Mộc Cường Ba, một thương nhân đồng thời là kẻ ưa thích chó ngao Tây 
Tạng, loài chó dũng mãnh nhất thế giới, nhận được một phong thư lạ. Trong đó có hai bức ảnh 
chụp Tử Kù Lân, một loài linh thú từ thời viễn cổ, một con ngao hoàn mỹ nhất trên đời. Và thế 
là, không có gì có thể ngăn cản anh ta dấn thân vào một chuyến phiêu lưu vào sâu trong vùng 
đất băng giá khốc liệt Tây Tạng để truy tìm giấc mơ trọn đời. Để rồi, theo dấu Tử Kỳ Lân cũng 
là theo dấu Bạc Ba La thần miếu vĩ đại. Cả một nền văn hóa Tâu Tạng mênh mông và huyền 
hoặc đã dân dân hiện ra. Cùng một giáo sư khuyến học uyên thâm mà hiếu động, một chàng 
đặc nhiệm lực sĩ và bồng bột, và một kỳ nữ đỏng đảnh nhưng thuần hậu, Trác Mộc Cường Ba đã 
có cơ hội khám phá những kinh nghiệm sống tột cùng đáng sau mê 


Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cẩm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, 
chắc chắn Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã lao theo gã rồi, nhưng lúc này gã hiểu 
rất rõ rằng trong buổi hoàng hôn thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên và gã ít nhất cũng 
phải năm trăm mét, vậy mà đối phương lại có thể sử dụng súng không có thiết bị ngắm xa đặc 
biệt nhắm vào gã một cách chuẩn xác như thế, kẻ này nhất định đã trải qua huấn luyện đặc biệt 
gần như của quân nhân chuyên nghiệp, gã tau không tất sắt thế nàu mà đuổi theo hắn thì thật 
chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. 


Người trong doanh trai bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra đầu tiên và hét lớn: 
"Ai tập kích? " Đương Mẫn chạy phía sau cuống quứt hỏi: " Cường Ba, anh có bị thương không? 


Hj 


Giáo sư Phương Tân cũng theo ra, hỏi: "Chuyện gì thế? " Ông xách theo 2 khẩu tiểu liên M4, 
rồi ném cả cho Trương Lập. Trương Lập xông lên phía trước, Trác Mộc Cường Ba cũng đuổi 
theo sau, đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng. 2 người phối hợp hết sức ăn ý, Trác Mộc 
Cường Ba vừa chạy vừa nói: "Chỉ có một người, hình như cầm AR15, nhưng rất lờ mờ, chạy về 
phía Tây rồi, hình như là nhằm vào tôi ha sao ấy." 


Trương Lập ngoảnh đầu nhìn, thấy bọn Nhạc Dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo, 
liền giơ tay ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba, 2 người chia 2 hướng trái phải chạy theo đường 
Vòng. 


Người phía trước cứ chạy mãi chạy mãi, đột nhiên biến mất tăm mất tích. Trác Mộc Cường Ba 
và Trương Lập lập tức có phản ứng, cả 2 lách người 1 cái, cũng nấp vào phía sau một cái câu 
lớn đủ che kín thân mình. Trác Mộc Cương Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập đang đứng cách 
mình khoảng 20 bước, rồi ngước lên trên. Trương Lập hiểu ý, lập tức khoác súng ra sau lưng, 2 


Trang 204/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tay ôm thân cây, “Soạt soạt soạt" nhoáng 1 cái trèo ngay lên chạc ba, động tác linh hoạt như 
khỉ, lập tức có tín hiệu đưa xuống, đối phương đang nấp sau gốc cây thứ 4 phía trái Trác Mộc 
Cường Ba, cách 2 người tâm 300 bước. 


Lúc này, những người khác cũng đã lục tục chạy tới, đầu tiên là Ba Tang, rồi Ngải Lực Khắc, 
giáo sư Phương Tân, lạt ma Á La và cả Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba giơ 2 tay lên, ngón 
cái hướng về phía sau chia ra 2 bên, mấy người bọn giáo sư Phương Tân liền tản ra tự tìm chỗ 
núp, một vòng vây lặng lẽ hình thành, khép kẻ kia vào chính giữa, chín người mõi người cách 
nhau chừng trăm bước. Thủ ngữ của Trác Mộc Cường Ba đã cho mọi người đều biết tình huống 
hiện tại, Nhạc Dương cẩn thận lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới khâu M4, lấy ra một quả 
lựu đạn hơi cau, Lữ Cánh Nam gật gật đầu, bọn họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích đột nhiên xuất 
hiện nàu. 


"Suựt..." Trác Mộc Cường Ba giơ ngón tay cái lên với Nhạc Dương, Nhạc Dương lại trợn tròn 
mắt, tỏ ý mình vẫn còn chưa bắn phát nào, mọi người cần thận thò đầu quan sát, chỉ thấy 1 màn 
khói trắng đã bốc lên giữa vòng vâu. Là lựu đạn khói, xem ra đối phương cũng ý thức được tình 
thế gau go mà ra tay trước rồi, lại có thêm mấy lựu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra, loáng 1 
cái cả nhóm đã không xac định được vị trí chính xác của kẻ bị bao vây kia ở chỗ nào nữa. Hai 
tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trương Lập, anh ta ra dấu tay ú nói đối phương đã trèo lên 
cây nhảy thoát khỏi vòng vây, tiếng súng thứ 2 vang lên từ phía Ngải Lực Khắc, mọi người vội 
vàng chạy tụ lại về phía đó, động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. 


Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại bắn tỉa vài phát, có lúc còn ném 
ngược lại 1 trái lựu đạn tay F1 của Nga chế tạo, uy lực cực lớn, khiến bọn Trác Mộc Cương Ba 
truy đuổi cực kì khó khăn, Đường Mẫn, Ngải Lực Khắc suýt bị thương mấy lần. Trác Mộc Cường 
Ba vô cùng tức giận, nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ cần kéo cò súng, sẽ có thể bắn 
ụ thủng lễ chỗ như tổ ong ngay lập tức, nhưng tâm tư mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm 
rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi được. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên thụp 
người xuống, rút con dao săn cá sấu ra khỏi vỏ, ném "vù" một tiếng, rõ ràng đã nghe thấy tiếng 
dao cắm "phập"” vào người rồi, vậu mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào, tiếp tục mang cả con 
dao lao đi vun vút 


Cứ đuổi mãi đuổi mãi, bước chân của bọn Trác Mộc Cường Ba dân chậm lại, bọn họ đã tập 
trung huấn luyện một thời gian rất lâu rồi, vô cùng thông thuộc địa hình quanh đây, ai nấy đều 
biết rõ, phía trước là một vách núi dựng đứng, tuy chỉ cao có mấy chục mét, nhưng rơi xuống thì 
khó mà tránh khỏi gãy chân gãy tay, tên kia lại đang bị thương, nhất định không thể nào chạy 
thoát được. Tên kia vừa trông thấy phía trước cùng đường, liền quay đầu lại giương súng quét bừa 
1 loạt đạn, rồi rút chốt 2 trái lựu đạn, miệng hét lớn: " Không được qua đây! Không ai được qua 
đây, tao chỉ cần Trác Mộc Cường Ba đền mạng, không liên quan gì đến bọn mày hết! " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ cách hắn chừng trăm bước, đã nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, liền 
kinh ngạc hốt lên: "Là mày hải " Tên kia chẳng phải ai khác, mà chính là Ngưu Nhị Oa bị Trác 
Mộc Cường Ba đánh cho chạy tóe khói ở Khả Khả Tây Lý, lúc ấu Trác Mộc Cường Ba cũng suứt 
chút nữa là chết dưới lưỡi dao của hắn nên có ấn tượng rất sâu đậm. 


Ngưu Nhị Oa cười sằng sặc điên cuồng, giơ quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba nói: "Màu 
còn nhớ tao hả, tốt lắm, đã đến lúc mày phải đền mạng rồi." Con dao săn cá sấu cắm phập vào 
mông hắn, máu nhuộm đỏ cả chiếc quần bò sẫm màu, lúc nãy Trác Mộc Cường Ba cũng nương 


Trang 2052.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tay nên lưỡi dao không sâu lắm. Ngưu Nhị Oa dường như không hề cho họ thời gian suy nghĩ, 
vung tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba, gã vội né người lao vào bãi cỏ phía 
sau thân cây, tiếng nổ vang lên, mọi người lập tức tản ra xa. Ngưu Nhị Oa lại ném ra 1 quả lựu 
đạn khói nữa, rồi con dao săn cá sấu kia lao vút qua mà khói bay tới chỗ Nhạc Dương đang 
ngắm chuẩn họng súng về phía tên họ Ngưu, lưỡi dao lạnh toát lướt qua gò má Nhạc Dương, 
làm anh chàng toát hết cả mồ hôi lạnh. Khói mù tan đi, tên Ngưu Nhị Oa kia đã ở bên dưới vách 
núi, mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nghe "cách" một tiếng, lại 1 tên bắn tỉa 
nữa xuất hiện, bọn Trác Mộc Cường Ba không biết viên đạn ấy bắn từ hướng nào tới, đành phải 
tiếp tục nấp phía sau các gốc câu, mở mắt trân trân nhìn Ngưu Nhị Oa tấp ta tấp tếnh chạy đi xa 
dần. 


Trang 206/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 8 - Xuất Phát Rừaog AWAZON 


Bốn người đi trên sông, hai bên cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn càng thấy ngút ngát, thi 
thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóa dưới ánh 
mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng vân sam ở Xishuangbana mà họ từng đi qua thì 
thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 


Tập Kích 


Tấm màn vén lên không ngờ lại là Lạt ma Á La. Một con diều hâu đen đậu trên vai ông, móng 
sắc bấu chặt, hai mắt sáng lấp lánh như chớp điện, cảnh giác dò xét môi trường xa lạ này. Lạt 
ma Á La nhìn cuộn giấy trong tau, điểm đạm nói: "Đến lúc rồi, chúng ta cũng phải xem thành 
tích huấn luyện của nhóm người này ra sao mới được." 


Lữ Cánh Nam thân thiết hỏi: " Có đầu mối mới rồi ạ? " 


Lạt ma Á La nở nụ cười hiếm thấy, vỗ vỗ lên vai. Con diều hâu liền đập cánh bay lên, chớp mắt 
đã hóa thành một điểm đen trên bầu trời xanh thăm thắm, cơ hồ như chưa từng xuất hiện. Lat 
ma Á La nói như ra lệnh: " Bản đồ." 

Trên bàn, một tập bản đỏ thế giới cỡ giấy A3 mau chóng được mở ra, lạt ma Á La nhanh nhẹn 
lật tới trang có bản đồ châu Mỹ, miệng lầm bẩm: "Trong sử thi Cát Đức Ni Mã Cổn 1 mà chúng 
ta thu thập được có nhắc đến đoạn, vị sứ giả vĩ đại nhất mang tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu tới, mọi sự thiêng liêng đều được bảo tồn hoàn hảo trong Bạc Ba La thần miếu. Sau đó 
tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn phải giao về cho Tây Thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng, 
nhưng Y Tây Ốc Bá lại không muốn giao hòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, bèn lén lút 
dùng bùn đất và gạch đá để phục chế một tòa thành khác, vì không dám hủy đi thánh vật, nên 
đã hạ lệnh cho thuộc hạ len lén mang ánh sáng thần thánh ấy ởi tới nơi xa tận chân trời, vĩnh 
viễn không ai có thể tìm được. Còn những chữ bột vàng mới được dịch ra thì không hoàn toàn 
như thế, sứ giả vĩ đại nhất mang đến tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không sai, nhưng khi 
sứ giả đến Trái Đất Nhượng thì đã thay đổi chủ ý, ông ta không giao tòa thành được ánh sáng 
tỏa chiếu cho Tây thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng nữa, mà trực tiếp hạ lệnh cho Y tây Ốc Bá 
phái người hộ tống, ông ta muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy đến chân trời- 
điểm này có khác biệt rất lớn với sử thi. Y tâu Ốc Bá tặng cho sứ giả tiền lộ phí, phái những 
dũng sỉ xuất sắc nhất mang theo chiến ngao, cùng sứ giả trèo núi vượt non, vượt qua biển lớn 
mênh mông, đến một đất nước xa laj thần bí. Cây cối ở đó xa lớn tới tận chân troifwsinh sôi dàu 
đặc, tao thành rừng rậm âm u, bốn bề đều là nguy hiểm, khắp nơi chỗ nào cũng có những động 
vật và loài câu ăn thịt người mà họ chưa bao h trông thấy, thậm chí người ở đó cũng tàn bạo 
hiếu sát, ăn thịt người sống; các công trình kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ, đò sộ hơn bất cứ tòa 
cung ddienj nào họ từng nhìn thấy; miếu thần ở đó giỏng như một lăng tháp, các mặt hình tam 
giác chụm lại với nhau, nhìn như một ngọn núi cao chọc trời, bậc thang dẫn thẳng lên tận mây 
xanh, văn tự ở đó là hình đầu người và hình vẽ các loài động vật” 


Lữ Cánh Nam lầm bẩm nói: " Kim tự tháp? Nhưng ở đó là sa mạc chứ, tại sao lạ là rừng rậm? " 


Trang 207/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La cười điểm đạm: " Còn chưa hiểu à? Rừng rậm nhiệt đới đấu. Những người phục 
mệnh trở về nói, bọn họ để tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy trong một ngôi thần miếu của 
nền văn minh khác, nhà vua ở đó đã đồng ú với họ, để tòa thành của thần thánh mãi mãi bị 
giam cầm trong bóng đêm." 


Lữ Cánh Nam lập túc hiểu ra, nhưng vẫn không giám tin đó là sự thật, cô hỏi: " Kim tự tháp 
Mava? Không thể nào thời đó làm sao có thể vượt Thái Bình Dương đến tận châu Mỹ cơ chứ? 
Hơn nữa còn trở về được nữa chứ." 


Lạt ma Á La nói: " Trên thế giới nàu, những chuyện người hiện đại làm được, ai có thể khẳng 
định là người xưa không làm được? Đừng quên những câu chuyện trong Sơn Hải kinh và người 
Ân vượt biển, thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn sứ giả của vương triều Cổ Cách cả ngàn 
năm đấy sao? 


" Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu? Rốt cuộc là cái gì vậy? " Lữ Cánh Nam trầm ngâm. 


Lạt ma Á La nói: " Ta cũng không biết. Nhưng một người có thể bí mật mang nó đi, hẳn cũng 
không lớn lắm, vậy thì chúng ta hãy lấu chuyện vượt qua khu rừng rậm để làm bài kiểm tra giữa 
kì đi" Lạt ma Á La vạch một vòng tròn trên bản đồ. 


Lữ Cánh Nam nhìn cái vòng Lạt ma Á La vừa vẽ, kinh ngạc thốt lên: " Theo con được bỉk, văn 
minh Mawa chỉ giới hạn trong bán đảo Yucatan, chỗ này có phải là hơi xa không? " 


Lạt ma Á La nói: " Không sai, tuy ta cũng không hiểu rõ lắm, nhueng đàu mối của họ rất rõ 
ràng, con xem ổi, ở đây có vết nàyunhững di tích của văn minh Mava được phát hiện cho đến nau 
chủ yếu phân bố ở phía Nam Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, khu vực phía Tây Honduras và 
El Salvador, xa nhất cũng dừng lại ở núi Andes. Còn ở phía đông dãy Andes đọ cao trung bình 
trên 6000 mét đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là 
người xưa không thể nào vượt qua dãy Andes hiểm trở được. Nhưng vài năm trước, các nhà 
khảo cổ Brazil đã phát hiện sâu trong rừng rậm Amazon có một nền văn minh nữa hoàn toàn 
khác biệt với văn minh Inca cổ đại, có đò gốm được chế tác rất tinh xảo, có đặc trung của cuộc 
sống thị tộc bộ lạc, có đường, cầu, khu canh nông, khu chăn gia súc, đền thờ thần và đàn tế, là 
di chỉ của một xã hội văn minh phát triễn cao độ. Ba năm sau, lại phát hiện trong rừng sâu một 
đài quan sát thiên văn rất giống của người Mava cổ đại, một điều không thể tưởng tượng được là 
bọn họ dử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lô, kĩ thuật xây dựng hết sức cầu kì, điều nàu 
hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực khu vực này trước khi các nhà thám hiểm đổ bộ 
năm 1942 là một cánh rừng hoang vu không có dấu ấn của con người, và khu vực rừng nhiệt 
đới Amazon không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả ngiên cứu cho thấu, người 
Mava cổ hoàn toàn có khả năng vượt qua dãy Andes dến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho 
cuộc sống mới, và con đường họ đã đi có lẽ là sau khi xuống dãy Andes thì dọc theo sông 
Amazon mà tiến lên. Cách lí giải này đã được nhà khảo cổ tại quốc gia thuộc lưu vực sông 
Amazon tán đồng, mỗi nước ít nhất phái đi hai đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm 
ấu, mấy ngày trước đã có một phát hiện kinh người. " 


Lữ Cánh Nam không biện bác được gì, cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa di tích cổ 
vùng Nam Bắc Mỹ, nên đành trầm ngâm nói: " Từ Putumavo ( một tỉnh tây nam Colombia, sát 
biên giới Ecuador va Peru ) đến Saint Marv, liệu nơi nàu có hơi quá nguy hiểm với mọi người 
không, hơn nữa, lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được thứ chúng ta 


Trang 208/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


muốn tìm vẫn ở vùng đất này chứ? ” 


Lạt ma Á La hạ giọng giải thích: " Phải, không ai có thể khẳng định, nhưng theo như nhũng 
thông tin đáng tin cậy, gần đây đã phất hiện ra một thành phố chết ở khu vực này, quy mô rất 


^s+ T 


lớn, trong đó chắc hẳn là có miếu thần, chỉ là đén giờ vẫn chưa tìm tháu mà thôi. 
Lữ Cánh Nam lại hỏi: " Vẫn chia làm hai tổ chứ? " 

Lạt ma Á La gật đâu: " Phải, như vậu mới là khảo hạch chứ." 

Lữ Cánh Nam có vẻ lo lắng: " Vậy chúng ta nên nói cho họ thực sự hay là" 


Lại ma Á La cúi đầu suy tư, đôi mắt ông lúc này đã lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề, nghĩ ngợi một 
lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng: “Tạm thời chưa nói với họ vội." 


Lữ Cánh Nam kinh ngạc thốt lên: "Tại sao vậy? ” 


Lạt ma Á La mỉm cười nói: "Trong chuuến đi Khả Khả Tây Lý của Trác Mộc Cường Ba, có một 
số chuyện rất kì quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã." 

Lữ Cánh Nam gật gật đầu như hiểu được gì đó, nhưng cô vãn không giám khẳng định, ngần ngừ 
giâu lát rồi mới hỏi: " Thầy À La, ngài chắc chắn nó ở đó ư? Dù di chỉ ở trong phạm vi này, 
nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định sẽ đi qua đó được chứ? " 


Lạt ma á La nói: " Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ nên bỏ 
qua bất cứ cơ hội nào, cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng vẻ nơi đó, 
còn tổ của Cường Ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Dù thế nào ta 
cũng nhất định phải đến di chỉ ấy xem sao." Giọng nói của ông mạnh mẽ kiên quyết, đến cả Lữ 
Cánh Nam cũng không giám phản đối câu nào. 


Lạt Ma Á La ngầng đầu, nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã dân buông, ông 
nhủ thầm: " Mava, Mava, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Rốt cuộc ngươi ấn chứa bao điều bí mật? " 
Rồi ông lại nhớ đến Đức Ni đại lạt ma, Đức Ni đại lạt ma đứng trước cửa hang trên đỉnh núi, gió 
thổi tung bay râu tóc, tà áo, ông dang 2 tau, ngấng mặt kêu lớn với trời xanh giữa cơn cuồng 
phong lồng lộng: "Một ngàn năm rồi! Chúng ta đã chờ đợi suốt một ngàn năm rồi.." Tiếng vọng 
từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp: "Một ngàn năm! Một ngàn năm!..." Vô số âm thanh như 
tiếng chuông tiếng trống vang rên trong lòng Lạt ma Á La. 


Còn ở một góc ngoài lán doanh trại, một bóng đen từ đầu chí cuối vẫn đứng trước của số của Lữ 
Cánh Nam, người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ... 


Trác Mộc Cường Ba rời nơi làm việc của Lữ Cánh Nam, đi thắng đến chỗ giáo sư Phương Tân. 
Giáo sư đang ngồi trước máu vi tính làm tổng kết cho đợt đi thực tiễn vừa rồi ở rừng rậm Việt 
Nam, ông đã phân loại sắp xếp các vấn đề gặp phải trong rừng và những điểm còn thiếu sót 
mới bộc lộ ra một cách cực kì chỉ tiết. Trác Mộc Cường Ba bất bình kể lại cho ông cuộc nói 
chuyện của gã với Lữ Cánh Nam, cuối cùng nói: " Thầy giáo, thầy nói xem, rõ ràng là có nhiều 
đầu mối như thế, tại sao lại không nói cho chúng ta, để chúng ta còn đi tìm Bạc Ba La chứ? " 


Chẳng ngờ, giáo sư Phương Tân chỉ cười điểm đạm, nói: " Cường Ba à, xem ra anh vẫn chưa 
hiểu hết vị trí của mình rồi. Trước khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tôi đã hết sức trịnh 


Trang 209/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trọng và nghiêm túc nói với anh rồi mà, đội huấn luyện đặc biệt của nhà nước không phải đội 
thám hiểm nhỏ mà chúng ta tự tổ chức đâu, hơn nữa, chuyến đi nàu còn có cả tính chất thám 
hiểm nữa. Anh có thực sự hiểu được ý nghĩa của 2 chữ thám hiểm là gì không hả? " 


Trác Mộc Cường Ba đờ đẫn nói: " Nghĩa là gì? " 


Giáo sư Phương Tân đáp: " Trước chúng ta, nhà nước đã tổ chức không biết bao nhiêu đội ngũ 
chuyên nghiệp tìm kiếm Bạc Ba la thần miếu rồi. Khả năng sinh tổn nơi hoang dã của họ, khả 
năng đoàn kết phối hợp giữa các thành viên trong đội của họ, kiến thức chuyên môn về lịch sử 
của họ, tất cả đều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, bọn họ, không một ngoại 
lệ nào, tất cả đều đã thất bại, gọi là thất bại..." Ánh mắt giáo sư sa sầm, giọng nói trầm xuống: " 
Phải nói là toàn bộ đã hụ sinh vì nhiệm vụ mới đúng. Sau khi tổn thất một số lượng lớn các 
chuyên gia, công tác tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đã có một độ bị đình trệ, một là do không 
có đầu mối gì mới, hai là bồi dưỡng nhân tài tốn thời gian. Giờ đây, đột nhiên lại có đầu mối 
xuất hiện, nhà nước không dám mạo hiểm phái đoàn chuvên gia đi, thế nên mới có đội thám 
hiểm được huấn luyện đặc biệt là chúng ta đây xuất hiện. Nếu như nói, các đội tìm kiếm Bạc Ba 
la thần miếu do nhà nước tổ chức khi xưa là cấp chuyên nghiệp, vậy thì, nhóm của chúng ta đâu 
chỉ có thể thuộc vào loại nghiệp dư trong nghiệp dư mà thôi. Ai cũng bik, tìm kiếm Bạc Ba La 
thần miếu không phái đi du lịch, mà là chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh, các bậc tiền bối hụ 
sinh vì nó đã lên tới số ngàn số vạn rồi đó. Còn mục đích chủ vếu của việc thành lập nhóm 
chúng ta chính là để dò đường, cho dù chúng ta có hụ sinh trong quá trình tìm kiếm đi chăng 
nữa, chỉ cần có thể truyền về hoặc ghi lại những thông tin có ích, công việc của chúng ta có thể 
coi như hoàn thành. Vì vậy, chưa huấn luyện chúng ta thành một cách quân thép, họ sẽ không 
dễ dàng gì cho chúng ta ra chiến trường vội đâu. Còn về lợi ích của chúng ta khi tham gia đội 
ngũ này, một là có thể nâng cao thực lực bản thân, hai là nếu có thể sống sót trong quá trình tìm 
kiếm, thì chúng ta chính là những người đầu tiên tìm ra dấu vết. Lẽ nào anh thật sự cho rằng 
nhóm người chúng ta đâu sẽ trỏ thành quân chủ lực tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu của nhà 
nước hay sao? Ha ha, chúng ta chưa đến tầm ấy đâu, về điểm này thì anh phải cố hiểu cho rõ 
vào. 


Trác Mộc Cương Ba lấy làm chán nản. Chẳng trách cứ bắt bọn gã huấn luyện rồi lại tiếp tục 
huấn luyện, mà lại lần nữa không chịu nói cho bọn gã biết chuyện liên quan tới Bạc Ba La thần 
miếu, gã còn ngỡ rằng, bọn gã chính là cánh quân chủ lực duy nhất được nhà nước gửi gắm hụ 
vọng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, thậm chí còn có một độ nghĩ rằng sau khi gia nhập đội 
huấn luyện đặc biệt, nhà nước sẽ mang hết những tư liệu về Bạc Ba La thần miếu nguyên 
nguyên vẹn vẹn đưa hết cho bọn gã, sau đó dốc hết sức ủng hộ bọn gã ởi tìm kiếm ngôi thần 
miếu kia, ai ngờ gã lại bị giáo sư Phương Tân giội cho cả một chậu nước lạnh, làm nguội hết cả 
lửa nhiệt tình đang bừng bừng trong lòng. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba nói: " Nhưng mà, cả 
một chút tin tức cũng không để lộ với chúng ta, thì cũng thật không ra làm sao cả." 


Giáo sư Phương Tân hiền hòa vỗ nhẹ lên vai Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười nói: " Anh cho 
rằng nhà nước cần phải nói với chúng ta những nội dung gì chứ? Nào, trước tiên để tôi phân tích 
cho anh xem đội ngũ của chúng ta do những người nào hợp thành đã nhé..." Giáo sư Phương 
Tân bẻ bẻ ngón tay nói, "Người trong giới thương nhân, giáo sư về hưu, Hoa hiểu ngoại 
hải...Mẫn Mẫn có thể coi là 1 nửa Hoa kiểu rồi còn gì, còn cả người của phía tôn giáo nữa, 2 
anh chàng lính quèn, thậm chí còn có cả người đang chịu án tù, anh nói đi, một đội quân ô hợp 
do đám người như vậy ghép vào, anh muốn biết được bao nhiêu điều đây? Hơn nữa, chẳng phải 


Trang 210/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


anh cũng nói Lữ Cánh Nam bảo chúng ta huấn luyện vẫn chưa đủ hay sao? Anh cần phải nhẫn 
nại, đến lúc nói với chúng ta, cô ấy tự nhiên sẽ nói thôi. Thế nào? Đã nghĩ thông chưa hả? 
Không hiểu cũng chẳng vấn để gì, nghĩ cho kĩ vào, anh phải nghĩ đến tầng sâu hơn của vấn đẻ, 
không thể chỉ dừng lại ở mặt của sự việc. Nhà nước có suy tính của nhà nước, chúng ta có mục 
đích của chúng ta, hai chuyện này hoàn toàn không có mâu thuẫn, nghĩ cho kỹ mà xem..." 


Nỗi u uất trong lòng Trác Mộc Cường Ba cũng dần tan đi, Lữ Cánh Nam cũng đã nói rồi, nếu 
vượt qua được lần khảo hạch này, cô sẽ cho bọn đi tìm Bạc Ba La. Gã ra khỏi phòng, một mình 
ra bãi tập, móc người ngược trên thang một lúc, rồi lại trèo lên dây thừng, đi qua dây thép, 
xuống bằng vách đá khác, cảm giác thoải mái lạ thường, cả nhịp thở cũng chẳng hể thay đổi 
chút nào. Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần của gã đều ở trạng thái đỉnh cao, gã cảm thấy đâu 
chính là lúc thời cơ thích hợp nhất để xuất phát, nếu còn chẩn chừ gì nữa, thời tiết chuyển lạnh 
tuyết lớn sẽ bịt kín đường vào núi, có khi còn phải đợi đến sang năm cũng không chừng. " Khảo 
hạch giữa kì hả? Sẽ khảo hạch thế nào đây nhỉ? " Trác Mộc Cường Ba không tốn chút sức lực 
chụp lấu sợi dâu thừng đu người qua hố cát cắm đầy cọc nhọn, thả mình xuống đất thầm nhủ. 


Gã luyện tập chừng nửa tiếng, trên người đã lấm tấm mồ hôi, đang chuẩn bị về phòng nghỉ 
ngơi, bỗng "cách" mội tiếng, mặt đất bên cạnh Trác Mộc Cường Ba bắn tóe ra hoa lửa. Trác 
Mộc Cường Ba nhảy bật lên theo bản năng, còn lờ mờ trông thấy phía xa xa có ánh lửa tóe lên, 
gã không chút do dự, vội lăn tròn dưới đất 1 vòng, đồng thời hét lớn vè phía doanh trại: " Có 
người tập kích! " Viện đạn thứ 2, cơ hồ vừa sượt qua đầu gã. 


Nghe thấy tiếng hét của gã, một bóng đen cẩm súng chạy vọt vào rừng. Nếu đổi lại là trước đây, 
chắc chắn Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã lao theo gã rồi, nhưng lúc này gã hiểu 
rất rõ rằng trong buổi hoàng hôn thế này, khoảng cách nơi ánh lửa tóe lên và gã ít nhất cũng 
phải năm trăm mét, vậy mà đối phương lại có thể sử dụng súng không có thiết bị ngắm xa đặc 
biệt nhắm vào gã một cách chuẩn xác như thế, kẻ này nhất định đã trải qua huấn luyện đặc biệt 
gần như của quân nhân chuyên nghiệp, gã tau không tất sắt thế nàu mà đuổi theo hắn thì thật 
chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. 


Người trong doanh trai bị kinh động, Trương Lập và Nhạc Dương chạy ra đầu tiên và hét lớn: 
"Ai tập kích? " Đương Mẫn chạy phía sau cuống quứt hỏi: " Cường Ba, anh có bị thương không? 


H 


Giáo sư Phương Tân cũng theo ra, hỏi: "Chuyện gì thế? " Ông xách theo 2 khẩu tiểu liên M4, 
rồi ném cả cho Trương Lập. Trương Lập xông lên phía trước, Trác Mộc Cường Ba cũng đuổi 
theo sau, đồng thời cũng bắt lấy một khẩu súng. 2 người phối hợp hết sức ăn ý, Trác Mộc 
Cường Ba vừa chạy vừa nói: "Chỉ có một người, hình như cầm AR15, nhưng rất lờ mờ, chạy về 
phía Tây rồi, hình như là nhằm vào tôi hau sao ấy." 


Trương Lập ngoảnh đầu nhìn, thấy bọn Nhạc Dương đã trở lại doanh trại lấy vũ khí chạy theo, 
liền giơ tay ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba, 2 người chia 2 hướng trái phải chạy theo đường 
VÒng. 


Người phía trước cứ chạy mãi chạy mãi, đột nhiên biến mất tăm mất tích. Trác Mộc Cường Ba 
và Trương Lập lập tức có phản ứng, cả 2 lách người 1 cái, cũng nấp vào phía sau một cái câu 
lớn đủ che kín thân mình. Trác Mộc Cương Ba đưa mắt ra hiệu với Trương Lập đang đứng cách 
mình khoảng 20 bước, rồi ngước lên trên. Trương Lập hiểu ý, lập tức khoác súng ra sau lưng, 2 


Trang 211/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tay ôm thân cây, “Soạt soạt soạt" nhoáng 1 cái trèo ngay lên chạc ba, động tác linh hoạt như 
khỉ, lập tức có tín hiệu đưa xuống, đối phương đang nấp sau gốc cây thứ 4 phía trái Trác Mộc 
Cường Ba, cách 2 người tâm 300 bước. 


Lúc này, những người khác cũng đã lục tục chạy tới, đầu tiên là Ba Tang, rồi Ngải Lực Khắc, 
giáo sư Phương Tân, lạt ma Á La và cả Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba giơ 2 tay lên, ngón 
cái hướng về phía sau chia ra 2 bên, mấy người bọn giáo sư Phương Tân liền tản ra tự tìm chỗ 
núp, một vòng vây lặng lẽ hình thành, khép kẻ kia vào chính giữa, chín người mõi người cách 
nhau chừng trăm bước. Thủ ngữ của Trác Mộc Cường Ba đã cho mọi người đều biết tình huống 
hiện tại, Nhạc Dương cẩn thận lắp ống phóng lựu đạn vào phần dưới khâu M4, lấy ra một quả 
lựu đạn hơi cau, Lữ Cánh Nam gật gật đầu, bọn họ chuẩn bị bắt sống kẻ tập kích đột nhiên xuất 
hiện nàu. 


"Suựt..." Trác Mộc Cường Ba giơ ngón tay cái lên với Nhạc Dương, Nhạc Dương lại trợn tròn 
mắt, tỏ ý mình vẫn còn chưa bắn phát nào, mọi người cần thận thò đầu quan sát, chỉ thấy 1 màn 
khói trắng đã bốc lên giữa vòng vâu. Là lựu đạn khói, xem ra đối phương cũng ý thức được tình 
thế gau go mà ra tay trước rồi, lại có thêm mấy lựu đạn bốc khói nghi ngút được ném ra, loáng 1 
cái cả nhóm đã không xac định được vị trí chính xác của kẻ bị bao vây kia ở chỗ nào nữa. Hai 
tiếng súng nổ, tiếng đầu tiên là của Trương Lập, anh ta ra dấu tay ú nói đối phương đã trèo lên 
cây nhảy thoát khỏi vòng vây, tiếng súng thứ 2 vang lên từ phía Ngải Lực Khắc, mọi người vội 
vàng chạy tụ lại về phía đó, động tác hết sức nhanh nhẹn gọn gàng. 


Người kia chạy rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại bắn tỉa vài phát, có lúc còn ném 
ngược lại 1 trái lựu đạn tay F1 của Nga chế tạo, uy lực cực lớn, khiến bọn Trác Mộc Cương Ba 
truy đuổi cực kì khó khăn, Đường Mẫn, Ngải Lực Khắc suýt bị thương mấy lần. Trác Mộc Cường 
Ba vô cùng tức giận, nếu như muốn giết chết đối phương, gã chỉ cần kéo cò súng, sẽ có thể bắn 
ụ thủng lễ chỗ như tổ ong ngay lập tức, nhưng tâm tư mọi người đã nhất trí, nhất định phải làm 
rõ xem đây là chuyện gì, không thể giết người bừa bãi được. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên thụp 
người xuống, rút con dao săn cá sấu ra khỏi vỏ, ném "vù" một tiếng, rõ ràng đã nghe thấy tiếng 
dao cắm "phập"” vào người rồi, vậu mà tên kia vẫn không kêu tiếng nào, tiếp tục mang cả con 
dao lao đi vun vút 


Cứ đuổi mãi đuổi mãi, bước chân của bọn Trác Mộc Cường Ba dân chậm lại, bọn họ đã tập 
trung huấn luyện một thời gian rất lâu rồi, vô cùng thông thuộc địa hình quanh đây, ai nấy đều 
biết rõ, phía trước là một vách núi dựng đứng, tuy chỉ cao có mấy chục mét, nhưng rơi xuống thì 
khó mà tránh khỏi gãy chân gãy tay, tên kia lại đang bị thương, nhất định không thể nào chạy 
thoát được. Tên kia vừa trông thấy phía trước cùng đường, liền quay đầu lại giương súng quét bừa 
1 loạt đạn, rồi rút chốt 2 trái lựu đạn, miệng hét lớn: " Không được qua đây! Không ai được qua 
đây, tao chỉ cần Trác Mộc Cường Ba đền mạng, không liên quan gì đến bọn mày hết! " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ cách hắn chừng trăm bước, đã nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, liền 
kinh ngạc hốt lên: "Là mày hải " Tên kia chẳng phải ai khác, mà chính là Ngưu Nhị Oa bị Trác 
Mộc Cường Ba đánh cho chạy tóe khói ở Khả Khả Tây Lý, lúc ấu Trác Mộc Cường Ba cũng suứt 
chút nữa là chết dưới lưỡi dao của hắn nên có ấn tượng rất sâu đậm. 


Ngưu Nhị Oa cười sằng sặc điên cuồng, giơ quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba nói: "Màu 
còn nhớ tao hả, tốt lắm, đã đến lúc mày phải đền mạng rồi." Con dao săn cá sấu cắm phập vào 
mông hắn, máu nhuộm đỏ cả chiếc quần bò sẫm màu, lúc nãy Trác Mộc Cường Ba cũng nương 


Trang 212/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tay nên lưỡi dao không sâu lắm. Ngưu Nhị Oa dường như không hề cho họ thời gian suy nghĩ, 
vung tay ném luôn quả lựu đạn về phía Trác Mộc Cường Ba, gã vội né người lao vào bãi cỏ phía 
sau thân cây, tiếng nổ vang lên, mọi người lập tức tản ra xa. Ngưu Nhị Oa lại ném ra 1 quả lựu 
đạn khói nữa, rồi con dao săn cá sấu kia lao vút qua mà khói bay tới chỗ Nhạc Dương đang 
ngắm chuẩn họng súng về phía tên họ Ngưu, lưỡi dao lạnh toát lướt qua gò má Nhạc Dương, 
làm anh chàng toát hết cả mồ hôi lạnh. Khói mù tan đi, tên Ngưu Nhị Oa kia đã ở bên dưới vách 
núi, mấy người đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nghe "cách" một tiếng, lại 1 tên bắn tỉa 
nữa xuất hiện, bọn Trác Mộc Cường Ba không biết viên đạn ấy bắn từ hướng nào tới, đành phải 
tiếp tục nấp phía sau các gốc câu, mở mắt trân trân nhìn Ngưu Nhị Oa tấp ta tấp tếnh chạy đi xa 
dần. 


Mười phút trôi qua, sau khi chắc chắn kẻ địch đã bỏ đi, mấy người mới từ từ ra khỏi các lùm câu, 
Nhạc Dương sắc mặt tái nhợt nói: "Chuyện này là thế nào vậy? Anh quen hắn hả Cường Ba 
thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba xị mặt thuật lại mối thù giữa gã và Ngưu Nhị Oa, khi ấu người nổ súng bắn 
chết anh trai Ngưu Nhị Oa là chính hắn chứ không phải gã, kể xong hắn thắc mắc nói: "Tại sao 
hắn biết mà tìm tới chỗ này nhỉ? Tại sao lại biết tên tôi? Với cả lần trước đụng độ với tôi hắn 
cũng có lợi hại thế này đâu? ” 


Mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, vào lúc tất cả đều cho rằng nhóm huấn luyện này đã là 1 
đội ngũ rất mạnh rồi, không ngờ lại để 1 kẻ bị thương chạy thoát ngay trước mũi, ko ít người 
trong nhóm tự vấn lại: "Sau cả 1 thời gian huấn luyện dài như thế, liệu mình đã mạnh lên thật 
chưa nhỉ? " 


Lữ Cánh Nam từ đầu vẫn chỉ đứng 1 bên quan sát chứ không ra tay, lúc nàu mới lên tiếng hỏi 
Trác Mộc Cường Ba: "Chẳng phải anh cho rằng mình đã huấn luyện đủ rồi hay sao? Nếu tên 
vừa rồi và kẻ địch của mọi người ở đây, tức là nhóm người muốn ởi tìm thần miếu kia, có quan 
hệ gì đó sao? Anh còn khăng khăng cho rằng với năng lực hiện nay là đã đủ đối phó rồi hau 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba tắc tị không nói được gì. Đường Mẫn liền lên tiếng biện bạch giúp gã: 
"Chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng ta muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn 
liều mạng. Nếu như nổ súng sớm hơn thì làm sao hắn thoát được chứ." Lữ Cánh Nam nở 1 nụ 
cười khinh khỉnh, nói: "Về doanh trại tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kì." 


Ơ 1 nơi cách doanh trại huấn luyện của họ 2 quả núi, có 1 doanh trại nhỏ hơn, bên trong lều 
bạt khói bay mù mịt như muốn làm người ta ngạt thở, Max bước vào trong rồi cũng không nhịn 
nổi mà ho lên sặc sụa.Merkin miệng ngậm điếu xì gà hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? " 


Max đáp: "Là...NÑgưu Nhị Oa.Lúc nãy Lôi Ba trở về báo cáo, Ngưu Nhị Oa thăm dò được đám 
người kia đã trở về liền nhẫn nhịn không nổi đi tới đó báo thù cho anh trai hắn, bây giờ bị 
thương trở về rồi.Cũng may là có Lôi Ba bắn tỉa từ xa chặn chúng lại, bằng không thì hắn đã bị 
bọn người kia bắt sống rồi." 


"Khốn nạn! " Max giật nảy người, Merkin vỗ bàn chửi bới, "Rặt 1 lũ ngu xuẩn, suứt nữa làm hỏng 
hết cả kế hoạch của tao rồi.Cũng không xem rõ đối phương là ai trước đi, tưởng rằng huấn 
luyện vài tháng là bay lên trời được chắc! Sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng mà dễ đụng 
đến vậy sao? " 


Trang 213/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trên bàn Merkin có 1 tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ, tấm ảnh trên bộ hồ sơ đó rõ ràng 
chính là ảnh Lữ Cánh Nam.Merkin nhắm mắt lại, không khỏi nhớ đến cuộc bán đấu giá hồi mấy 
tháng trước... 


"Hai mươi triệu, quý ngài số 012 đã trả giá 20 triệu rồi, còn ai muốn trả thêm nữa không? Đúng 
là 1 trận long tranh hổ đấu, xem ra mọi người có hứng thú đặc biệt với món vật đến từ phương 
Đông này thì phải, tôi nghĩ, giá trị của nó nhất định còn hơn giá trị bề ngoài mà chúng ta nhìn 
thấy rất nhiều. 20 triệu lần thứ nhất..." Trán người điều hành đấu giá đã lấm tấm mồ hôi. Một 
cuộn tranh cổ giá tiêu chuẩn có 30 ngàn đô la Mũ, vừa khai giá đã được nâng lên nâng lên đến 
3 triệu đô, liên tiếp mấy lượt liền, không ngờ lên đến hơn chục triệu đô, sàn đấu giá của họ xưa 
nay chưa bao h xảy ra trường hợp nào như thế này cả, đồng thời nhìn thân thái ung dung của vị 
khách mua thần bí kia, người điều hành đấu giá lão luyện đoán được, nếu có người cạnh tranh 
với nhà sưu tầm này, giá mua cuối cùng của món vật phẩm này có thể vượt quá 50 triệu đô cũng 
không chừng. 


"20 triệu đô lần thứ nhất, nếu không còn ai muốn trả thêm, cuộn tranh cổ xưa quý giá nàu sẽ 
thuộc về quý ngài mang số 012 đây. Có thể nhìn thấy được, món đò này toàn thân đều toát lên 
vẻ thần bí mà cổ xưa của phương Đông, thật đúng là vật quý hiếm thấy ở đời đây..." " A, 21 
triệu, quý ngài số 103 trả 21 triệu." 


Khách mua số 012 chính là Merkin, hắn không khỏi tò mò ngoảnh đầu lại nhìn, kẻ vừa ra giá là 
1 người đàn ông châu Á tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả, ngược 
lại cô gái phương Đông xinh đẹp bên cạnh g thì lại khiến người ta để ý nhiều hơn, cô gái ấy toát 
lên vẻ quyến rũ của 1 người đàn bà đã trưởng thành, cao ngạo nhưng xinh đẹp, chỉ có điều ánh 
mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng như người ở trên cao nhìn xuống dưới vậy.Người khác có lẽ sẽ nghĩ 
rằng cô ta là loại người xinh đẹp băng giá, nhưng Merkin thì hiểu rất rõ, ánh mắt ấu không phải 
là ánh mắt của người bình thường, mà là ánh mắt sắc lạnh đủ để giết người, chỉ có thể rèn luyện 
trên chiến trường mà thôi. Cô ta là vệ sĩ của người đàn ông kia? Cũng thú vị đấu. 


Lúc nàu Merkin vẫn còn chưa thấy hoảng loạn gì, hắn đã quyết đoạt cho bằng được cuốn tranh 
này, trước đấy hắn đã chuẩn bị 100 triệu đô la tiền mặt và séc vủa ngân hàng Thụy sĩ. Đây cũng 
là quy củ của sàn đấu giá ngầm, chỉ nhận tiền mặt và séc của ngân hàng Thụy Sĩ, những thứ 
khác nhất loạt đều không chấp nhận. 


Có điều, khi giá leo lên đến 80 triệu đô la thì Merkin bắt đầu thấu hoảng, bởi vì người đàn ông 
tướng mạo tầm thường kia vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh ung dung ấy, chuyện này tuyệt đối 
không thể nào xảy ra được. Nên biết rằng, đấu giá không chỉ là sự thể hiện của khả năng tài 
chính, mà quan trọng hơn chính là khảo sát năng lực nhận biết giá trị của người mua đối với vật 
phẩm được rao bán. Một thứ như cuộn kinh thư kiểu này, giá được đưa ra bao giờ đã vượt xa giá 
trị thực tế của nó, tất nhiên, cái giá nàu không thể nào so sánh với giá trị ẩn tàng bên trong kinh 
thư là chắc chắn rồi. Vấn đề là, mục đích của đối phương rõ ràng cũng giống như y, quyết lấu 
cho bằng được cuộn kinh thư cổ này, lẽ nào họ cũng biết giá trị của nó? Không thể có chuyện 
ấu được, đâu chỉ mới là nửa quyển thôi mà, ngoài bản thân v ra, còn có người nào khác cũng tìm 
hiểu về chuyện này? Mấy người kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Merkin nghiến răng, lại 1 lần nữa giơ 
tấm biển lên. "A. 8B triệu đô la...trời ơi, cái giá này thật đúng là quá bất ngờ rồi, 85 triệu đô la 
lần thứ nhất...ấu không, 88 triệu đô la, tôi có nhìn lắm không vậy? Không nhầm, là 88 triệu đô 
la, 88 triệu đô la lần thứ nhất, 8..9, 90 triệu... 91 triệu....” 


Trang 214/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin bắt đầu toát mồ hôi, y kinh ngạc quay đầu lại, đối phương chẳng cần thời gian suy nghĩ, 
thằng cha này rốt cuộc là làm gì đây nhỉ? Có nên ám sát bọn chúng không? Đợi bọn chúng ra 
khỏi nơi này? Cô gái kia xem ra không phải loại cao tay tầm thường đâu, còn người đàn ông, 
đáng chết thật, sao nhìn thế nào cũng đoán không ra thế nhỉ? Tại sao họ lại xuất hiện ở chốn 
này cơ chứ? 


Nghĩ đến chuyện lần đó, Merkin hơi bực bội nói: "Rết cuộc bọn chúng muốn huấn luyện đến tận 
bao giờ đây? " 


Max không để lỡ thời cơ nói ngay: "Việc này...NÑgưu Nhị Oa có mang về một tin tức." 
"ỪÙm? " Merkin lập tức hỏi, "Người đang ở đâu" 

Ngưu Nhị Oa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, 1 người khác đang giúp hắn cảm máu, hắn đau 
đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, nhát dao kia của Trác Mộc Cường Ba đã đâm vào tận động mạch, 
không nhổ ra còn đỡ, vừa nhổ ra là máu tuôn như suối. Merkin không thể không cúi sát người 
xuống cạnh Ngưu Nhị Oa nghe hắn thì thầm rên rỉ, càng nghe, gương mặt lạnh lẽo của ụ dần 
hiện lên 1 nụ cười. "Thật không? " Merkin hỏi. Ngưu Nhị Oa vếu ót gật đầu thay lời đáp. 


Merkin tức khắc trở lại lều lớn, đồng thời dặn dò: "Tìm bản đồ lên đây cho tao, bản đồ chỉ tiết 
khu vực Nam Mỹ ấy! " 


Max căng thẳng đứng hầu bên cạnh, chỉ thấu Merkin hưng phấn đến nỗi quên cả châm thuốc, 
ko ngừng lấu bút vạch lên bẩn đồ những vòng tròn khác nhau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối 
cùng y cũng ngầng đầu lên, mừng rỡ nói: "Đúng là như vậu rồi! " Rồi lại như sực nghĩ ra điều gì, 
ụ tức giận quát lớn: "Hừ! Dám gạt tao hải ” 


Max không hiểu rốt cuộc ông chủ đang giận dữ hau mừng rỡ, chỉ biết run rấy dè dặt hỏi: "Rốt 
cuộc...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậu, ông chủ? " 


Ánh mắt sắc bén của Merkin quét qua, làm Max lại càng thấp thỏm ko yên. Một lúc lâu sau mới 
thấu nét mặt Merkin dãn ra cười cười nói: "Bọn chúng có đầu mối mới, xem ra chúng ta phải 
xuất phát đến nơi rồi, chuẩn bị vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ đã, thành phố nào 
thì tiện hơn nhỉ? ” 


Max tưởng mình đã nghe lầm, tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có gì liên quan đến nhau 
chứ? Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa: "Colombia? Ông chủ. Ông nói là Colombia phải không ạ? " 


Merkin ngấng đầu lên nói: "Đương nhiên, từ những năm 50 thế kở trước người ta đã suy đoán ra 
thứ rất có thể đã bị tổ tiên người tạng mang đến Chây Mỹ, đồng thời biến mất cùng với nền văn 
minh Mava cổ đại.Tao khai quật nhiều di chỉ Maua như thế chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử 
chắc? Chủ đích của tao là tao muốn tìm một trong 3 đầu mối quan trọng mà Stanleu tốn cả đời 
cũng không tìm ra, chỉ tiếc là đến giờ tao vẫn chưa đào được cái gì.Càng về sau di chỉ của Maua 
càng bị người ta khai quật nhiều, cơ hội tìm thấu món vật đó cũng càng nhỏ bé dần đi. Phát hiện 
lần nàu, rất có thể là nhóm di chỉ thành cổ Mava cuối cùng rồi. Mấy ngày trước tao cũng nhận 
được tin đấy, nhung cũng không chú ý cho lắm, giờ nghĩ lại mới thấu đúng, thứ đó rất có thể 
trong khu thành cổ mới phát hiện lần này." 


Nhìn kí hiệu trên bản đồ, Max nói: "Ông chủ, tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi là, đế quốc Maua 


Trang 215/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thời kì phôn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được dãy Andes, chỗ mà ông vừa vẽ..." 


Khóe miệng Merkin nở ra 1 nụ cười lạnh lẽo: "Ứm, chuyện ấy từ lâu lắm rồi, hồi đó tao chỉ là kẻ 
mới được học nghề, chỉ biết những thứ trên sách vở. Nhưng lần này thì khác, tao đảm bảo 
100% trong rừng rậm Amazon có tàn tích của văn minh Mava, từ Venezuela, Colombia, 
Ecuador, kéo dài đến tận Brazil, chỗ nào cũng có hết! " 


Max kinh ngạc thốt lên: " Sao ông chủ chắc chắn như vậy được? " 
Chuẩn bị trước khi lên đường 


Merkin nói: "Bởi vì mấu năm trước chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ 
Maua khổng lồ ở khu vực này. Mấy thằng cha lý thuyết kia chỉ biết nói thôi, cái gì mà trong rừng 
rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia 
chứ. Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn 
nói, người Mava cổ chẳng những có thể vượt qua dãy Andes cao năm ngàn sáu trăm mét, mà 
còn khai thác được những tảng đá nặng đến mấy trăm tấn ở núi Andes, rồi lợi dụng đường thủy 
vận chuyển sâu tận trong rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để xây dựng thành bang, dựng nên 
một nền văn minh mới." 


"Vậy rốt cuộc chúng ta phải tìm thứ gì? ” Max lại hỏi. 


Merkin mỉm cười thần bí: "Nếu tao không lầm, thì có lẽ là một tấm gương." Nói xong, nụ cười 
của y liền trở nên âm trầm lạnh lẽo: "Bọn chúng cũng xảo quyệt lắm, bề ngoài thì chỉ là tiến 
hành huấn luyện bình thường, cơ hồ chẳng liên quan gì đến chuyện tìm kiếm lần nàu. Thực ra 
chắc chắn là còn một đội ngũ khác trong bóng tối chuyên thu thập các đầu mối cho bọn chúng 
nữa, cả tao cũng suút chút nữa là bị gạt rồi. Tìm chó? Hừ, từ đầu tao đã nói thế nào với mày ấu 
nhỉ, trên cái thế giới này, căn bản không thể nào có người vì một con chó mà trả giá lớn như 
vậy. Chắc chắn là bọn chúng đã nhắm đến thần miếu chứ chẳng sai đâu, tìm chó chẳng qua chỉ 
là cái cớ che đậu mà thôi. Người Trung Quốc hả, hừ, giảo hoạt thật đấy! Lần này chúng ta nhất 
định phải đi trước chúng một bước, báo cho tất cả chúng nó, nhổ trại về Lhasa, ngày mai tao 
muốn thấy mặt trời trên cảng Assis 2. Nói tới người Trung Quốc giảo hoạt, nụ cười trên mặt 
Merkin phút chốc biến mất. Y nhớ đến người lần đó đã dẫn y đi, nhớ lại đôi mắt u uất đó, không 
hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt u uất ấu, lúc nào y cũng thấu trong lòng run run. 


Lữ Cánh Nam tuyên bố quy định chỉ tiết của chuyến khảo hạch lần này, vẫn chia thành hai tổ 
như mọi lần trước, tổ nào rút được lá thăm màu đỏ sẽ được xuất phát trước một ngày, khởi hành 
từ Putumavo ở Ecuador, không được sử dụng các phương tiện giao thông hiện đại, phải tự nghĩ 
cách tránh quân biên phòng của Ecuador và Peru, cũng có thể đi qua Colombia, đích đến là 
Saint Marv ở Peru, tất cả mọi người đều chỉ có thời gian một ngày để thu thập và sắp xếp tư 
liệu, vì không thể vận chuyển trang bị và vũ khó tới Ecuador, nên tất cả mọi thứ thiết yếu đều 
chỉ có thể đến Ecuador rồi tự tìm lấy, hành trình nàu tổng cộng khoảng hai trăm cây số, mỗi đội 
có thời gian mười ngày, nếu sau mười ngày mà không thấy đến địa điểm tập kết thì sẽ triển khai 
hành động giải cứu. 


Cuối cùng Lữ Cánh Nam nói: "Chúng ta phải tính toán đến tình huống xấu nhất, nếu kẻ vừa tấu 
thoát kia chính là người của đối thủ cạnh tranh, không may lại để hắn nghe được tin tức nàu, vậu 
thì trên đường mọi người rất có thể sẽ gặp phải trở lực hết sức lớn, hơn nữa, chúng ta còn phải 
đến nơi trước bọn chúng nữa." 


Trang 216/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập hỏi: "Không phải đấu chứ? Chúng ta chỉ khảo hạch thôi mà, nếu ở đó nguy hiểm, 
bọn chúng cần quái gì phải đi theo chúng ta mà chịu khổ chứ. Chẳng lẽ bọn chúng muốn luyện 
tập chung với chúng ta chắc? " Những người xung quanh nghe vậy đều cười ô lên, lạt ma Á La 
ngầm đánh mắt ra hiệu với Lữ Cánh Nam, cô liền nói: "Tóm lạicần thận vẫn hơn." 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm: "Câu này là ý gì nhỉ? Đến nơi trước bọn chúng là sao? " 


Trải qua tập huấn và học tập một cách có hệ thống, giờ mọi người đều biết rõ, trước khi xuất 
phát đến một nơi nào đó, thu thập chỉnh lý các dữ liệu liên quan là việc không thể thiếu được, 
dữ liệu đó chẳng những giúp họ đến nơi một cách nhanh chóng tiện lợi, mà còn có thể cứu 
mạng họ trong những lúc quan trọng nhất. Mạng Internet nối với trang Web thư viện Britica rất 
nhanh, họ tìm trong kho dữ liệu lớn nhất thế giới ấu những thông tin liên quan tới các nước Nam 
Mỹ, đặc biệt là tất cả thông tin về ba nước Colombia, Peru, Ecudor. 


Trương Lập vừa di chuột vừa nói: "Tôi thấy lần khảo hạch giữa kỳ nàu cũng dễ quá chứ nhỉ, 
mười ngày ởi hai trăm cây số, dù đi như di dạo cũng xong được còn gì." 


Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái Trương Lập, nghe vậy liền nói: "Không đâu, xem ra 
anh còn chưa hiểu rõ tình hình ba nước này cho lắm rồi, vậy thì nói theo cách khác chắn chắn 
sẽ làm anh thấy hấp dẫn hơn - rừng rậm Amazon đấy! " 


Trương Lập sực hiểu ra: "Amazonl Có điều chúng ta đã tới Xishuangbana, địa hình không phải 
cũng đại khái như nhau hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngồi bên phải Trương Lập, đang nhập vài từ khóa tìm kiếm, cũng lên tiếng 
hỏi: " Anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi? " 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Tôi biết có cá ăn thịt người. Hình như còn là rừng mưa 
nhiệt đới lớn nhất thế giới phải không? ” 


Ba Tang ngồi bên phải Trác Mộc Cường Ba, đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ, 
nghe Trương Lập trả lời thế liền cười khẩu một tiếng. 


Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói: "Không chỉ có vậy thôi 
đâu. Lưu vực sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổ 
của hành tỉnh. Trong hơn hai mươi ngàn loài thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có 
đến hơn mười chín ngàn loài rồi, bảy mươi phần trăm trong số đó đều phân bố trong khu vực 
rừng mưa nhiệt đới. Diện tích rừng Amazon chiếm hai phần ba diện tích rừng toàn cầu, anh thử 
nghĩ mà xem." Đột nhiên anh ta rú lên: "Tìm thấy rồi, nhìn dòng Amazon chạy vắt ngang Nam 
Mỹ này mà xem, khởi nguồn từ dãy Andes ở Peru. Sông dài 6.440 cây số, là con sông dài thứ 
hai thế giới, chỉ kém sông Nile dài 6.695 câu số mà thôi. Lượng nước rất dồi dào, mỗi giâu đổ 
116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tâu Dương, chiếm một phần năm lưu lượng nước sông đổ 
ra biển trên toàn cầu. Trong các nhánh sông, có bảy nhánh dài trên 1.600 cây số, dài nhất là 
sông Madeira, dài ước chừng 3.200 cây số." 


Trác Mộc Cường Ba bổ sung thêm: "Không chỉ có vậy, tài nguyên động thực vật của lưu vực 
sông Amazon có thể nói là phong phú nhất trên thế giới, hiện nay chỉ riêng số lượng các loài cá 
phát hiện được đã lên tới hơn hai ngàn sáu trăm loài, chim có hơn một ngàn sáu trăm loài, ngoài 
ra còn có vô số loài động thực vật khác chưa được ghi chép trong sách vở nữa." 


Trang 217/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang lạnh lùng nói: "Ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng cái tên khác 
nữa, chính là địa ngục màu xanh, ý muốn nói người ở trong rừng nguy hiểm như là vào địa ngục 
vậy. Chỉ cần hơi bất cần một chút là chết lúc nào không hay chứ chẳng chơi đâu." 


Trương Lập cười khẽ một tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, 
miệng há hốc như muốn chảy nước miếng đến nơi, thích thú nói: "Nhìn đi, nhìn đi! Thì ra đàn 
bà thổ dân sống trong rừng chẳng ai mặc quần áo hết cả này! " 


Nhạc Dương ở bên cạnh nghe thế liền thò đầu lại xem, rồi tán thưởng: "Hay quá còn gì, anh có 
thể đến đấy làm rể đấu, nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi, đừng có kích động quá mà không đọc 
nổi tiếng Anh đấy nhé." 


Trương Lập nhìn từ tiếng Anh bên dưới tấm ảnh trên màn hình, đúng là không biết chữ gì, đành 
cầu cứu Nhạc Dương: "Nghĩa là gì vậy? " 


Nhạc Dương hạ giọng giải thích: "Bộ lạc ăn thịt người! ” 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng: "Đừng đùa nữa, tôi càng xem càng cảm thấy nơi này nguy hiểm, 
chỉ sợ còn nguy hiểm hơn tất cả những nơi chúng ta từng đi qua cộng lại thôi. Chủ vếu là vì 
nhân tố nguy hiểm ở khu vực này quá nhiều, nếu để sau mười ngàu mới đến đích thì mới mất 
mặt đấy. " 


Trương Lập nói: "Thực ra vượt qua khu rừng này cũng không khó lắm, vấn đề là có rất nhiều thứ 
đã dùng quen tay rồi mà không thể mang theo, không có công cụ thuận tay thì khó tiến lắm." 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc cổ tay, nói: "Sai rồi, chỉ có vũ khí là không mang theo được thôi, còn 
đa số công cụ chúng ta vẫn hay sử dụng đều có thể mang theo cả." Trên cổ tau gã đang đeo một 
chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết kế tạo hình thoạt nhìn không khác gì đồng hồ điện tử thông 
thường cả, nhưng loại đồng hồ sử dụng năng lượng mặt trời này vĩnh viễn không bao giờ phải 
thay pin, thời gian sai lệch không quá một giâu trên ba trăm năm, khả năng chống nước chịu 
chấn động cũng đạt tiêu chuẩn đặc biệt, có thể chịu áp lực ở độ sâu năm mươi mét dưới mặt 
nước, cũng có thể chịu được sóng xung kích của mười cân thuốc nổ TT sản sinh trong một 
phạm vi một mét vuông; hơn nữa ngoài màn hình dạ quang ra, nó còn có thêm một đèn pha cỡ 
nhỏ, phạm vi chiếu sáng lên đến năm mét, trong khoảng cách một trăm mét trở xuống có thể 
sử dụng như thiết bị truyền tín hiệu cỡ nhỏ, ngoài ra còn một số công dụng nhỏ khác nữa. Đeo 
loại đồng hồ này trên tay, không hải quan ở sân bay nào giữ lại xét hỏi làm gì. Tất nhiên, do yếu 
tố giá cả quyết định nên ngoài những người như Trác Mộc Cường Ba, số lượng nhà thám hiểm 
sử dụng nó cũng cực kỳ hiếm hoi. 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Phải rồi, Cường Ba thiếu gia, không biết con dao găm 
quân dụng của anh có mang đi được không nhỉ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chắc là được thôi, đến lúc ấy rồi nghĩ cách vậy." Nói đoạn, gã bất giác 
đưa tay sờ con dao săn cá sấu giắt ở ống chân. Gã rất thích con dao nàu, tạo hình theo kiểu cổ, 
thân dao rộng mà dày, lưỡi dao dài chừng ba mươi centimet, sống dao có các lưỡi móc như răng 
cá sấu, vì vậu gọi là dao săn cá sấu hay dao găm cá sấu; lưỡi dao cực kỳ bén, ngay cả da tê giác 
dàu như thế mà cũng dễ dàng cắt rời ra được, nên còn gọi là dao mổ tê giác. Loại dao này còn 
to hơn cả dao lính dù của bộ đội đặc chủng, trong rừng có thể trực tiếp dùng như dao pha để 


Trang 218/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chặt câu mở đường, răng cá sấu trên sống dao nghiến đứt được dây thép đường kính năm 
milimet, có điều người không có sức khỏe thì thịu không tài nào dùng nổi. Trương Lập và Nhạc 
Dương thì thích dùng loại dao đặc biệt của đội Navu Seal của Mỹ, nhỏ mà sắc bén, có thể dùng 
làm phi đao luôn, nghe đâu bảo là do một người Trung Quốc thiết kế sản xuất nữa. Ba Tang 
quen dùng dao quắm của người Kurds, một loại dao quắm cổ xưa rất nổi tiếng, phần trên thân 
dao hơi cong như giọt nước, lưỡi dao hướng vào trong, nghe nói một người lính Kurdistan đạt 
chuẩn có thể dùng dao quắm loại chém đứt đầu bò đực chỉ bằng một nhát duy nhất. 


Nhạc Dương liếc mắt ra cửa, nói: "Cường Ba thiếu gia, công chúa của anh đến rồi kìa." Đường 
Mẫn đứng ngoài cửa, đang trợn tròn đôi mắt to của mình lên tìm Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc 
Cường Ba dẫn Đường Mẫn ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Tổ của em đã chuẩn bị xong tư liệu rồi à? 


Hj 


Đường Mẫn cúi gằm mặt xuống, gật gật đầu: "Ưm” 


Cô e thẹn vòng tau ôm Trác Mộc Cường Ba. Úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của gã, một hồi lâu 
sau cũng không nói gì, rồi lại ngấng đầu lên, muôn vàn tình cảm dâng trào lên trong cặp mắt 
đẹp long lanh mê hồn, bặm môi nói: "Cường Ba à, hành trình lần nàu nguy hiểm lắm đấy." 


Trác Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Sao thế? Em sợ hả? " 


Đường Mẫn bướng bỉnh giận dỗi nói: "Không sợ." Cô lại áp mặt vào chặt hơn nữa, thầm thì nói: 
"Chỉ cần được ở bên anh, em chẳng sợ gì hết." Nhưng vừa nói dứt lời, mí mắt đã đỏ mọng lên. 


Trác Mộc Cường Ba biết rõ, Đường Mẫn vì muốn theo gã nên mới tham gia kế hoạch lần này, 
cô cũng đã chịu khổ không phải ít, đôi bàn tay như búp măng kia đã chai hét cả, làn da trắng 
như ngọc bị phơi nắng đến độ chuyển sang màu cà phê, chỉ vì câu ước hẹn kia - dù sống dù chết 
cũng không rời xa nhau lần nào nữa. Còn chuyến đi lần này thực ra Đường Mẫn rất sợ, cô 
không sợ cạm bẫy hay lũ hung đồ cầm súng cầm dao, mà sợ nhất là những loài động vật nhỏ 
xấu xí không biết tên nào đó, mà trong rừng rậm nhiệt đới thì cái giống ấy là nhiều nhất. Trác 
Mộc Cường Ba nâng gương mặt thân thiết ấy lên, hôn phớt lên trán cô như chuồn chuồn điểm 
nước, dịu dàng an ủi: "Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Giáo sư Phương Tân và chú Mao 
Lạp sẽ chăm sóc em, phải kiên cường lên, dũng cảm lên, biết không? " 


Đường Mẫn vùng vằng lắc đầu, tinh nghịch nói: "Ứm. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Cả tổ của 
anh người nào người nấy đều là phần tử phá hoại, em lo lắm, lần này khác với những lần trước, 
trong rừng ấn chứa rất nhiều nguy cơ chí mạng đó." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: "Yên tâm đi, họ biết thế nào là nguy hiểm mà, em mới phải chú 
ý đấu, không được bướng bỉnh quá, phải nghe lời giáo sư, em là người nghịch ngợm nhất trong 
tổ đấu." "Làm gì có chứ." 

Trác Mộc Cường Ba trở lại máy tính, ngồi chưa được hai phút, Trương Lập đã "sụy suwt" thì 
thầm: "Cường Ba thiếu gia, bà chằn đến kìal " 


Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Lữ Cánh Nam đã đứng 
trước cửa, chỉ ngón tay về phía gã ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba lại 
đứng lên đi ra, Lữ Cánh Nam nhìn gã với vẻ mặt rất nghiêm túc, lúc này không ai biết trong lòng 
cô đang nghĩ gì cả. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng hỏi trước: "Giáo quan, tìm tôi có chuyện gì 


Trang 219/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậy? H 


Khóe miệng Lữ Cánh Nam khẽ giật giật một chút, cô trầm tư trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ 
buông ra có một câu: "Lần này, phải cẩn thận." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười lịch sự, đáp: "Cảm ơn.” 


Nhìn Trác Mộc Cường Ba đi ra đi vào, Trương Lập xuút xoa nói: "Ôi, sao không ai tìm tôi thế 
nhỉ? " 


Nhạc Dương Cười nói: "Anh không nhìn lại mình đi, người ta là Cường Ba thiếu gia, cao to anh 
tuấn, thân hình dũng mãnh, gia tài bạc triệu, lại có kinh nghiệm sống, lại biết cách quan tâm phụ 
nữ, lại có cảm giác an toàn và đáng tin cậy của người đàn ông, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn cơ 
bắp có cơ bắp, nhép con như anh thì có gì chứ? " 

Trương Lập gãi đầu nói: "Nói cũng phải nhỉ." 

Nhạc Dương tiếp tục nói: "Loại thượng hảo hạng trong đám đàn ông như thế, ngoài trong tiểu 
thuyết với trên phim ra tôi chưa thấy ở đâu cả đâu, nếu tôi mà là đàn bà chắc tôi cũng chỉ mong 
sao được bám đuôi anh ta cả ngày, rồi gọi một tiếng" Vừa nói Nhạc Dương vừa làm bộ hai ta 
ôm ngực, thẽ thà thế thọt nói: “Anh Cường Ba ơi, anh Cường Ba à, anh Cường Ba” làm Trương 
Lập rởn hết cả tóc gáy, nhưng trong lòng vẫn lấy làm không phục tự nhủ: "Đàn ông thượng hảo 
hạng cái gì chứ? Thế sao còn phải lụ hôn làm gì nữa? " 


"Làm gì thế? " Trác Mộc Cường Ba đứng sau lưng hỏi, Nhạc Dương giật bắn mình, vội nói: 
"Quay lại nhanh thế à! " 


Trương Lập tức khắc nhổm lên, hỏi: "Thế nào rồi? Bà chằn đó nói gì với anh thế Cường Ba 
thiếu gia? " 


"Liên quan gì đến cậu? ” 

"Nói đi mà, Cường Ba thiếu gia." 

"Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy nữa hả? " 

"Cô ta có tỏ thái độ gì không thế? " 

"Phải đấu phải đấy, có không? " 

"Nhàn rỗi quá hả, sao không học theo anh Ba Tang kia kìa, đi chuẩn bị tư liệu đi" 
"Còn hỏi nữa hải ” 


Cảng Asis cách thủ đô Bogota của Colombia hơn tám trăm cây số, vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao 
thông không thuận tiện lắm, nên thành phố ven sông này rất giống một thị trấn nhỏ châu Mỹ 
hồi những năm năm mươi sáu mươi của thế kỷ trước. Trên những con phố vắng lặng hiếm khi 
có xe chạy qua, những người bán hàng rong cất tiếng rao nhịp nhàng, người ta hoàn toàn không 
thể nhìn ra đây là địa điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương và 
quân đội chính phủ. Cảng Asis nối liền với sông Inca, xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu chính 
sẽ tới Putumavo, dọc đường có rất nhiều bộ lạc người Anh điêng sinh sống. 


Trang 220/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin chỉ dẫn theo một mình Max đến một biệt thự kiểu châu Âu ở ngoại ô Assis, chủ nhà béo 
lùn lại còn đen thưi, vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên vẻ nham hiểm, người này đeo kính gọng 
vàng, răng bọc vàng, cổ đeo dâu chuyển vàng to bằng ngón tay cái, mười ngón tau đeo mười 
bốn cái nhẫn vàng, trong đó có hai chiếc còn khảm hai viên ngọc bích to tướng, cổ tau cổ chân 
đều đeo vòng vàng lắc vàng, mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như kiểu Đường trang 3 màu 
trắng lấp lánh ánh vàng, toàn thân trông mà lóa hết cả mắt. Merkin và người này nói chuyện có 
vẻ rất thân thiện, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn, hai điếu xì gà Cuba giống nhau cũng càng 
thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Merkin bảo Max đặt va li tiền đang xách 
lên bàn, còn người đàn ông béo lùn kia cũng bảo một gã lực lưỡng đứng sau lưng xách ra một va 
li bột trắng, cả bọn lại hiểu ú cười phá lên một chặp. 


Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Merkin đưa tay chặn chiếc va li lại 
nói: "Đợi chút đã, Gonzales, tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ.” 

Tên béo Gonzales kia toét miệng cười lộ ra hàm răng vàng chóe: "Quan hệ của chúng ta mà 
anh còn không vên tâm à, có yêu cầu gì cứ thoải mái nói đi." 


Merkin nói: "Mấy người này, trong một hai ngày tới chúng sẽ đến cảng Putumavo, hụ vọng anh 
có thể để ý `chăm sóc' chúng, tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, cũng không mong 
chúng rời khỏi cảng này nhanh quá, cảm chân chúng được mấy ngày là tốt nhất." 


Gonzales cầm tư liệu về mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba lên xem qua, cười cười bảo: 
"Không thành vấn đẻ, chúng tôi sẽ chờ ở Ospina 4, chỉ cần bọn chúng lộ mặt, sẽ giúp anh cầm 
chân chúng ở đấu. À, phải rồi, viên thạch anh Phi châu lần trước còn không? Tôi rất thích nó, 
giá cả không thành vấn đề." 

Merkin cười cười nói: "Cái đó thì phải về xem mới biết được, anh cũng thấy đấy, đồ tôi tích trữ 
nhiều quá, không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được đâu." Gozales lại càng cười to 
hơn: "Ha ha ha, được lắm được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đấy nhé." 


Nửa tiếng sau, Merkin và Max ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon tĩnh 
lặng, mở va li, rải từng bao từng bao cocain thành phẩm xuống nước. Max nhìn mà thấy tiếc rẻ 
trong lòng, dù thế nào thì cũng là mười mấy cân ma túy chứ đâu phải đùa, hắn thắc mắc: "Ông 
chủ, ông làm gì vậy? ” 


Merkin nói: "Mang theo cũng có ăn được đâu, lại còn thêm phiền phức với nguy hiểm, dù mang 
được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng thấp quá, tao xưa nay có bao giờ hứng thú với cái món nàu 
đâu." 


Max không hiểu: "Vậu tại sao còn phải giao dịch với con Cú Độc ấy? 


Merkin cười cười: "Cái nàu thì mày không hiểu rồi, Gonzales là con bò ngu xuẩn, chỉ cần màu 
mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày là bạn, còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày, lúc 
nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ 
trang cách mạng, thế lực ở vùng nàu cũng tương đối lớn, mục đích của tao chỉ là muốn lợi dụng 
hắn cầm chân lũ người Trung Quốc kia lại thôi." 

Max nói: "Tôi vẫn không hiểu, chúng ta có quân cơ mà, phái mấy thằng đợi ở Putumavo chẳng 
phải là xong chuyện sao? Sao phải vòng một vòng lớn nhờ tên Gonzales ấu xử lý chuyện nàu 


Trang 221/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


làm gì chứ? ” 


"Soạt, " Merkin lại chọc mũi dao rạch ra một bao nữa, vừa ngậm thuốc vừa đổ cocain xuống 
sông, rồi bảo Max: "Thằng ngu, lính của chúng ta quý như vàng ấy chứ, cần giữ lại để làm 
chuyện lớn. Những chuyện vặt vãnh này giao cho quân vũ trang địa phương thông thuộc địa 
hình với bọn buôn ma túy quanh năm qua lại biên giới mấy nước này giải quyết chẳng phải tốt 
hơn sao, mà tốn có mỗi mấy đồng." Merkin đồ sạch túi bột trắng cuối cùng, hài lòng xoa xoa ta 
vào nhau rồi đứng dậy: "Mua nhiên liện đúng trong vùng sản xuất, chẳng phải rất rẻ hau sao? " 


Max vội nịnh hót lấy lòng: "Thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng đến thế, cả Cú Độc 
Colombia cũng chịu giúp chúng ta nữa.” 


Merkin khinh miệt nói: "Có đáng gì đâu chứ, bọn ấy đứa nào chẳng muốn rửa tiền, có cách rửa 
tiền nào tốt hơn là sưu tâm một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ? " Nói đoạn y liếc sang nhìn Max, 
hai tên hiểu ý nhau, cùng nở một nụ cười âm hiểm. 


Bỗng nhiên, Merkin hình như chợt nhớ ra điều gì đó, y ngưng cười, nói với Max: "Phải rồi, nói 
đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào rồi, đặc biệt là mấy thằng mới ấy, 
hồi trước chúng nó là một nhóm, hơn nữabọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi của riêng 
chúng thôi. Tốt nhất là đừng gây chuyện gì, nhất là những lúc tao không có mặt ở đấu." 


Max nói: "Ông chủ, ông cứ yên tâm, bọn chúng đều đang tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục ở 
núi Đường Cổ Lạp, có Thiết Quân trông nom, Tây Mễ cũng đáp ứng quản thúc thủ hạ của hắn. 
Hơn nữa buổi đêm tôi còn sắp đặt tiết mục đặc biệt cho cái đám tỉnh lực dồi dào bọn chúng có 
chỗ phát tiết, thoải mái triệt để, chắc chúng không gây chuyện gì đâu." 


Merkin gật đầu: "Ừm, khá lắm, cái thằng Tâu Mễ ấy cũng là một nhân vật đấu. " 


Sườn Nam núi Đường Cổ Lạp, nơi nàu đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật, ở sâu tít 
trong rừng, dù có dùng vệ tinh chụp ảnh cũng không tài nào phát hiện ra được. Trên một bãi đất 
trống, có hai gã cao to như bò mộng đang vật nhau, một người điệu bộ như sĩ quan huấn luyện 
đứng bên cạnh chỉ dẫn, những người khác đều ngồi rải rác dưới gốc cây. Tây Mễ ngồi một mình 
dựa lưng vào một gốc câu râm mát, đây cũng là vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Tới đây đã một 
thời gian, Tây Mễ cũng dần dần làm quen với tổ chức của Merkin. Tổ chức này rất kỳ quái, 
thành viên đại đa số đều do Merkin thuê từ các công tụ cung cấp người làm nổi tiếng quốc tế, 
thậm chí còn có cả người được Merkin sử dụng quan hệ mua từ trong các nhà lao tử tù của một 
số nước nữa, kẻ nào kẻ nấy đều là hạng hung tàn giết người không chớp mắt. Merkin tụ tập bọn 
chúng lại một chỗ, dạy chúng cách giết người hiệu quả nhất, đồng thời cũng dạy cả một số kiến 
thức liên quan đến sinh tổn nơi hoang dã và các loại cạm bẫy, ngoài chuyện đó ra, chưa bao giờ 
Merkin tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu, làm chuyện gì. Có điều, từ những câu hỏi của Merkin lần 
trước, Tâu Mễ sớm đã đoán được mấy phần rồi. 


Tổ chức này có quy tắc đặc thì của riêng nó, chính là kẻ mạnh làm bẻ trên. Lúc Merkin có mặt, 
là người mạnh nhất, không ai dám phản kháng, điều làm Tây Mễ thấy ngạc nhiên nhất chính 
là, thân phận công khai của Merkin không ngờ lại là cố vấn của bộ đội đặc chủng! Nếu Merkin 
có chuyện đi khỏi đó, người mạnh nhất trong tổ chức này chính là Tây Mễ và thằng cha bộ dạng 
như sĩ quan huấn luyện kia. Hắn tên là Thiết Quân, không biết Merkin thuê hay mua từ xó xỉnh 
nào về, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống người Châu Á, cũng biết nói vài câu tiếng Trung không 
mấy sõi, dáng không cao lắm, chỉ độ mét sáu, có điều ra tay thì rất nhanh. Tây Mễ từng thấy 


Trang 222/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thiết Quân đánh nhau, nhưng chưa bao giờ đấu với hắn cả, hắn cũng không bao giờ khiêu chiến 
Tây Mễ, hắn dẫn dắt đám liều mạng Merkin chiêu tập từ khắp mọi nơi về, Tâu Mễ dẫn dắt bọn 
săn trộm Hồ Lang, trong nội bộ tổ chức ngấm ngầm hình thành nên hai nhóm riêng. 


Hai người đang đọ sức kia đều cao trên một mét tám, lần lượt là Lôi Ba và luan. Lôi Ba là mãnh 
tướng hàng đầu của Tâu MẼ, năm nay bốn mươi tuổi, khỏe như bò mộng, trước khi Tâu Mễ tới 
Khả Khả Tây Lụ, hộ Lôi chính là thủ lĩnh của bọn săn trộm kia. Nghe đồn trước đây Lôi Ba là 
thợ săn, từ nhỏ đã có sức khỏe kinh người, về sau vì tranh chấp có hai nhân dân tệ mà chém 
một người trong thôn mười mấy nhát dao, làm đối phương chết ngay tại trận, bất đắc dĩ phải 
bước vào con đường lần trốn, cuối cùng thì dừng chân ở Khả Khả Tây Lúụ. Bản thân Tâu Mễ 
cũng phải thừa nhận, đấu sức thì y không thắng được Lôi Ba, có điều đầu óc họ Lôi này tương 
đối giản đơn, chuyện gì cũng chỉ thích hùng hục hùng hục, nên Tâu Mễ chẳng tốn mấy sức lực 
đã thu phục được con bò mộng này, từ đó trở đi cái tên "Hồ Lang mới bắt đầu lưu truyền rộng 
rãi trong đội kiểm lâm Khả Khả Tây Lú. 


lvan là người Nga, nghe nói là tội phạm hiếp dâm, trước sau đã hiếp giết năm phụ nữ, bị xử ngồi 
ghế điện, không biết Merkin thông qua kênh nào mà lôi được hắn về đâu. Gã này còn cao hơn 
Lôi Ba mấy phân, thân hình cao to chẳng ra tủ lệ nào cả, những người khác ở sau lưng đều gọi 
hắn là gấu ngựa Nga. lvan mặt mày hung dữ, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo, ngàu 
đầu tiên Hồ Lang gia nhập tổ chức, hắn ta đã nghênh ngang đòi vật Tâu Mễ xuống, kết quả sau 
khi bị Lôi Ba dạy cho một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thực thà một chút. 


Tây Mễ không hề nghi ngờ gì về thân phận của lvan, tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, 
sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng lấu làm ngạc nhiên, cả một đám người thế này, 
Merkin làm sao đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ? Cuối cùng kết luận của y là, đám 
người này cũng giống bản thân y vậy, đều là nhập cảnh lậu cả. 


"Bich! " Lôi Ba lại một lần nữa vật đổ gã khổng lỏ luan xuống, luan đập tau bành bạch, dường 
như đang nói không chơi nữa, nhưng Thiết Quân vẫn yêu cầu chúng làm lại lần nữa. Tâu Mễ 
nheo mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và Merkin nói mấy ngày trước. Lúc này, bên cạnh có 
người nói: "Đại ca, nước rửa mặt đã đun rồi." 


Tây Mễ quay đầu lại, người để cặp râu con kiến này tên là Hồ Chí Quân, ở sau lưng bị gọi là 
Thằng Râu, kẻ này rất tính minh lão luyện, chuyện giao dịch buôn bán da linh dương của Hồ 
Lang ngày trước đều do một tay hắn xử lý cả. Tây Mễ nghiêng nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận 
ra Thằng Râu đang cung kính nhìn vào vai trái mình. Y liền kéo vạt áo sơ mi lên che đi ký hiệu 
từng là tượng trưng của vinh dự đó đi, từ khi Merkin nói cho thủ hạ của y biết hàm nghĩa của kứ 
hiệu, cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ hình xăm ấy. Tây Mễ thầm thở dài, bản thân y dẫu 
sao thì cũng là một thành viên của đội Nhện Xanh, không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết 
đảng với đám người thế này mới trớ trêu thau. 


Người thổi rắn ở Putumavo 


Đám Trác Mộc Cường Ba ngồi máy bay tới Quito 5 trước, vì cả bốn người không ai biết tiếng 
Tâu Ban Nha, ở Quito khó khăn lắm mới tìm được một người bản địa vừa biết tiếng Anh lại đồng 
ý lên đường với bọn họ làm phiên dịch, anh ta lên là Kasal. Kasal mang hai dòng máu Âu-Ấn, 
dạy tiếng Anh ở một trường trung học, thu nhập không cao lắm nên rất động lòng trước điều 
kiện mà bọn Trác Mộc Cường Ba đưa ra, còn mấy người Trác Mộc Cường Ba tìm đến Kasal vì 


Trang 223/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngoài tiếng Tây Ban Nha ra anh ta còn tinh thông năm thứ ngôn ngữ địa phương khác, hơn nữa 
anh ta còn có kinh nghiệm ba lần làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm ngoại quốc, nhưng 
phiên dịch cho người Trung Quốc thì đâu mới là lần đầu tiên. Vấn đẻ là trình độ tiếng Anh của 
Kasal cũng chỉ thuộc loại tầm tầm, thậm chí còn không lưu loát bằng Trương Lập, có lúc muốn 
dịch ra mà lực bất tòng tâm. Mặt anh ta như quả táo tròn, lúc cười da mặt đỏ hồng lên, trông 
chẳng giống một trung niên đã bốn mươi sáu tuổi chút nào. Lúc nói chuyện, Kasal cứ thích lắc lư 
lắc lư cái đầu hình quả trám của mình, miệng rộng mà cằm thì vừa ngắn vừa hẹp, cộng với hai 
gò má phúng phính, nhìn rất giống một con rối đáng yêu. Đứng cạnh Trác Mộc Cường Ba, 
trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn Kasal mặc áo ngắn quần cộc, Trác Mộc Cường Ba không thể 
không nghĩ đến lão Tiêu bó mình như đòn bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở Khả Khả Tây 
Lý. Vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador nghiêm ngặt đến bất bình thường 
nên hầu hết thiết bị máu móc của họ đều phải để lại trong nước, đến Quito, họ phải chuẩn bị 
chọn mua vài thứ dùng cho thuận tay. Trác Mộc Cường Ba lên một danh sách cho Kasal, bảo 
anh ta dẫn cả bọn đi mua, Kasal vừa nhìn đã ngẩn người kinh ngạc, hóa ra danh sách ấu chỉ chít 
chằng chịt những chữ là chữ, liệt kê ra không dưới trăm loại vật dụng khác nhau, phân loại tỉ mỉ 
đến nỗi khiến người ta phải le lưỡi thán phục. 


Kasal dẫn mấy người đi mua một số đồ sinh hoạt thiết yếu, rồi nói, các loại công cụ thì ngược lại 
đến Putumavo còn dễ mua hơn, chỗ đó là cảng biên giới, hơn nữa lại ở sâu trong rừng, dân địa 
phương đa phần đều có dụng cụ thiết yếu để đi rừng, chẳng hạn như dao săn, cung nỏ, dâu an 
toàn, xẻng gấp, nếu quen biết, còn có thể kiếm được vũ khí như súng săn hai nòng chẳng hạn. 


Từ Quito ngồi xe hơn tám tiếng đồng hồ mới tới được Putumavo, ở đâu không có rừng cây rậm 
rạp như họ tưởng, ngược lại còn thưa thớt hơn những chỗ khác, nhà cửa màu xám, đường sá 
màu trắng xám, có điều hơi sơ sài, kiến trúc đại khái giống các huyện thành Trung Quốc thời kỳ 
đầu những năm tám mươi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn Trác Mộc Cường Ba, Kasal giải thích: 
"Thành phố đang phát triển, rừng rậm bị chặt đi nhiều, rồi cho lên xe chở đến một nơi rất xa để 
gia công xuất khẩu. Trước chỗ nàu không có đường đâu, hoàn toàn phải dùng thuyền độc mộc 
tìm đường đi trong rừng, nhưng từ khi bên Putumayo của Colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn, 
chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận, đường sá theo đó cũng thông 
luôn, xe cộ tràn về, quan niệm văn hóa và lẻ lối sinh hoạt của dân địa phương đang biến đổi. 
Bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ có bến cảng như thế này là phát triển, cách thị trấn chưa đầy 
mười câu số là có thể trở về thời đại rừng rậm trước đây, nhưng thêm vài chục năm nữa, e là chỗ 
rừng ấu cũng chẳng còn đâu." 


Bọn Trác Mộc Cường Ba thở dài gật đầu đồng ú, nói vậy chứ ai chẳng muốn sống tốt hơn, bảo 
vệ môi trường sinh thái là chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Bọn họ dự định nghỉ lại 
Putumavo một ngày, tìm chỗ trú chân trước, rồi bảo Kasal dẫn đi mua công cụ, nếu chuẩn bị 
được tất cả trong ngàu hôm nay, sáng sớm mai là có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản 
đồ, đều nhất trí rằng đi đường thủy tới Sain Marv là thích hợp nhất, con sông này đi thẳng tới 
Saint Marv, chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều trại qua đêm mà thôi. Kasal không có ý 
kiến gì, anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ chứ không định theo họ rời 
Putumavo, từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý 
định làm thử. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rau đủ cháo, không đến nỗi phải đi liều 
mạng làm gì, còn khi Trác Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm thế nào, Kasal chỉ 
nói dù gì thì thám hiểm trong dải rừng này cũng là trò đùa với tính mạng, anh ta từng nghe rất 
nhiều lời đồn thổi nói đã có vô số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumavo đi dọc theo dòng nước 


Trang 224/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào khu rừng ấy rồi không bao giờ trở ra được nữa. 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba không băn khoăn gì nhiều, chỉ cần kiếm được công cụ thích 
hợp, bọn họ có lòng tin vượt qua được dải rừng này, từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo 
hướng đạo rồi, bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng còn thách thức gì nữa cả. Kasal đưa bốn người 
đến nghỉ tại nhà một người bạn ở Putumavo, một người đàn ông Anh điêng độc thân tên là 
Huermen, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi. Cũng không hiểu làm sao mà Kasal quen biết 
với ai nữa, hai người vừa gặp mặt đã nồng nhiệt ôm châm lấy nhau, rồi dùng tiếng Quechua 6 
nói chuyện. Sau đó anh ta bảo với mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, mỗi người chỉ cần trả ba 
mươi đô la Mỹ là có được chỗ ngủ một đêm thoải mái như ở nhà rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn 
là biết, nhất đinh là từ kiểu mua bán của bọn gã, Kasal đã coi mấy người bọn gã là dê béo để 
làm thịt, mà dê béo thì tất nhiên không nên để sống sang ruộng nhà kẻ khác được rồi. 


Thu xếp xong chỗ ngủ, Trác Mộc Cường Ba lập tức bảo Kasal dẫn cả bọn đi mua các công cụ 
còn chưa mua được. Kasal liền giới thiệu ngay Huermen, bảo anh ta cũng nói được một ít tiếng 
Anh. Tuy Trác Mộc Cường Ba biết trình độ tiếng Anh của Huermen chỉ sợ cũng không hơn 
được Kasal là mấy, nhưng thời gian gấp gáp, vậy là gã với Ba Tang thành một nhóm ởi cùng 
Kasal, Trương Lập và Nhạc Dương theo Huermen chia nhau mua các thứ còn lại, sau khi hẹn rõ 
thời gian và tuyến đường, liền xuất phát đi mua sắm. 


Hai người bọn Trác Mộc Cường Ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, 
chẳng hạn như dây thừng an toàn, đai an toàn, vòng số tám, dùi đục đá, ba lô, xẻng công binh, 
dây ni lông, còn bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn dã 
ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Putumavuo không lớn, nhưng bọn Trương Lập muốn mua 
vũ khí thì phải ra ngoại ô mới có, còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang ở trong thành phố. Tuy 
Ba Tang không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện, tựa 
như một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với ánh mắt khinh thường, không thèm bắt 
chuyện hay có dính líu gì với những người xung quanh cả. Hai người bọn Trác Mộc Cường Ba 
mua sắm rất thuận lợi, vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm, nên cũng có cả 
cửa hàng chuyên bán vật dụng ởi rừng, hai người nhét các thứ vừa mua được vào ba lô leo núi 
rồi trở về. Kasal vừa đi vừa giới thiệu các tập tục của người Anh điêng và phong cảnh địa 
phương, tuy chỉ lắp ba lắp bắp, ngữ pháp cũng sai be sai bét, nhưng cũng đủ để bọn Trác Mộc 
Cường Ba nghe hiểu được đại khái. 


Trên đường, Kasal đề nghị dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước đá, Trác Mộc Cường Ba 
không muốn chút nào, nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người, quả thực cũng hơi 
tốn sức, thời tiết vùng này thật là oi bức. Ở quốc gia xích đạo Ecuador này, quán nước đá ở khắp 
mọi nơi, rất được giới trẻ ưa thích, trong quán không khí mát mẻ sảng khoái, trốn trong quán 
nước đá tránh cái nóng mùa hè đã trở thành mốt thời thượng. Ba người vào quán, Kasal gọi đồ 
uống lạnh, rồi nói với họ, thời đại biến đổi, giờ thì cả các bộ lạc ở sâu trong rừng cũng có các 
thức uống nổi tiếng như Coca Cola, Pepsi để uống. Trác Mộc Cường Ba thích cà phê đá pha 
Pepsi ở đâu, còn Ba Tang thì thích loại mocktail phối hợp từ nhiều loại hoa quả như thanh long, 
cà chua, quả cà vàng, chuối tiêu, uống sảng khoái dễ chịu, qua miệng rồi vẫn để lại vị hương. 


Họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ẩm ï, chỉ 
thấy bảy tám người đàn ông cao lớn đẩy một cô gái người Anh điêng vào. Cô gái mặc áo cổ 
rộng bằng vải mỏng màu xanh, bên dưới mặc váy xòa, đi dép sandal, thân hình thướt tha yểu 
điệu, toát lên một vẻ đẹp mang khí chất quý tộc. Cô cao giọng hét lên mấy câu gì đó, có vẻ như 


Trang 225/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cực kỳ bất mãn với mấy người đàn ông, mấy gã cao lớn đó đều ở trần, khắp người vẽ đầu hình 
vẽ kù quái, có làn da màu đồng cổ và tướng mạo kiểu Trung Á như người Ấn Độ. Kasal thì thầm 
nói: "Là người Anh điêng trong rừng hoặc một bộ tộc nào đó, tốt nhất là đừng có dây vào." Anh 
ta mới nói được một nửa, đã trông thấy Trác Mộc Cường Ba bước tới chỗ đó rồi. 


Người cao lớn lực lưỡng nhất trong đám Anh điêng đang đứng đối diện với cô gái, cãi lộn chuyện 
gì đó với cô, vung tay lên định đánh xuống, nhưng tay vừa giơ lên đã bị một gọng kìm giữ chặt 
lại. Người kia quav đầu lại, liền thấy Trác Mộc Cường Ba đang đeo cái ba lô leo núi to tướng sau 
lưng, tau phải giữ chặt cổ tau mình. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm ngạc nhiên, thì ra đám 
người Anh điêng này còn vẽ cả các hình thù giống như totem gì đó lên mặt nữa. Dưới mắt gã 
đàn ông cao lớn này có hai hình trăng khuyết màu đỏ, giống như hai cái răng nanh nhe ra nơi 
khóe miệng vậy, còn giữa trán hắn là hình vẽ tượng trưng của đầu hổ châu Mỹ, trông vằn vằn 
vện vện quái dị vô cùng. Những người khác cũng quay đầu lại, hình vẽ trên mặt không ai giống 
ai, e là có phân biệt địa vị cao thấp. Người đàn ông bị Trác Mộc Cường Ba giữ tay kia líu la líu lô 
mấy tiếng, song Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn chẳng hiểu gì, Kasal vội chạy đến lắp bắp phiên 
dịch: "Hắn.hắnhắn, hỏi anhmuốn làm gì thế! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bảo với hắn, đàn ông không được bắt nạt phụ nữ! " Kasal lại run rấu 
lắp bắp phiên dịch lại. 


Người đàn ông kia nhe răng cười, đột nhiên dồn sức vào tay, giật mạnh cổ tay về, vừa vung tay 
vừa nói gì đó, lần này thì cả Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra là hắn muốn đọ sức với gã. Ba 
Tang đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn chòng chọc vào những người Anh điêng còn lại, 
đề phòng đối phương đột ngột giở trò. 


Kasal há miệng ra mấy lần nhưng mãi vẫn không dịch ra nổi, rõ ràng là không biết nên chọn từ 
ngữ thế nào cho thích hợp, lúc này cô gái người Anh điêng kia chọt lên tiếng: "Cám ơn anh, anh 
dám đọ sức với anh ấu cơ à? " Không ngờ cô gái này nói được tiếng Anh kiểu Mỹ hết sức nhuần 
nhuyễn, nhưng trong ngôn từ lại rõ ràng là bênh vực người đàn ông Anh điêng kia hơn. 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tỏ vẻ ai sợ ai chứ, đám đàn ông Anh điêng kia đồng thanh phát 
ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa như là đang cười, lại giống như đang gầm ghè gào thét, những 
khách khác trong quán thấy tình hình không ổn, sớm đã lần lượt bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba vốn 
tưởng phải hỗn chiến một trận, không ngờ người Anh điêng kia lại gạt hết lụ cốc trên quầy bar 
sang một bên, rồi đặt tau lên đó, thì ra là muốn đấu vật tay. Trác Mộc Cường Ba chẳng hề sợ 
hãi, đi thẳng tới quầy bar, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Lúc nãy khi Trác Mộc Cường Ba 
giữ tay người Anh điêng này lại, đã phán đoán xem thực lực hắn thế nào rồi, ai ngờ vừa vào 
cuộc gã đã nhận ra sức mạnh của đối phương hơn xa so với tưởng tượng của mình. Vì đánh giá 
sai lầm, Trác Mộc Cường Ba ban đầu không dùng hết toàn lực nên lập tức rơi vào thế yếu, cánh 
tay bị đè nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, gắng gượng cầm cự một lúc, rồi cuối cùng đành 
chịu thua. Đám người Anh điêng lại rú lên những tiếng kỳ quái, người đàn ông kia chầm chậm 
lắc lắc đầu, Trác Mộc Cường Ba chỉ cười khẩu một tiếng, đột nhiên đặt tay trái lên quầy bar, 
người Anh điêng lại líu la líu lô mồm năm miệng mười thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi 
do dự, rồi cũng giơ tay trái ra, lần này Trác Mộc Cường Ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối, vì 
những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tau như gã thực sự rất ít, mặc cho người Anh điêng 
kia có ra sức thế nào, cánh tay Trác Mộc Cường Ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích 
du di dù chỉ một phân. Người kia dường như cũng đã hiểu sự thực thì Trác Mộc Cường Ba khỏe 
hơn nhiều, vừa nãy chẳng qua là ra tau bất ngờ nên mới thắng được gã mà thôi, vậu là hắn liền 


Trang 226/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


buông tay chịu thua luôn. Sau đó người Anh điêng chìa tay ra bắt tau Trác Mộc Cường Ba, vỗ vỗ 
lên ngực mình, rồi lại vỗ vỗ lên vai Trác Mộc Cường Ba, nói líu lô gì đó, Trác Mộc Cường Ba 
thấy thái độ đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấu làm ngạc nhiên. Chỉ nghe 
cô gái kia nói: "Anh trai tôi bảo, bộ tộc Yucatec chúng tôi kính trọng nhất là những người đàn 
ông có sức mạnh, anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc chúng tôi rồi, nhưng không ngờ anh 
lại còn mạnh hơn nữa, anh ấy rất khâm phục anh.” Kasal nghe mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. 


"Anh trai cô! " Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra, cô gái kia lại nhoẻn miệng cười tươi, nói tiếp: 
"Ưm, trong gia tộc có vài chuyện, mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều cũng vẫn phải cảm 
ơn anh, không có anh giữ anh ấy lại thì chắc chắn là tôi ăn cái tát đó rồi." 


Trác Mộc Cường Ba đến giờ mới biết chỉ là hiểu lắm, gã đưa mắt nhìn Ba Tang, vẻ mặt anh ta 
như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi: "Anh trai tôi nói, các 
anh muốn vào rừng thám hiểm hả? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Phải, định là vào rừng du lịch một chuyến” 


Cô gái lại nói: "Tại sao không đi Brazil? Rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều, lại an toàn, có cả hướng 
dẫn viên chuyên nghiệp nữa, du lịch đã được quy hoạch thành tài nguyên cả rồi." Thấy Trác 
Mộc Cường Ba lộ vẻ khó xử, cô liền mỉm cười nói: "Tôi tiện miệng thì hỏi vậy thôi, anh trai tôi 
muốn nói với các anh, nếu thám hiểm ở đây, có thể đi về phía Tây, ngược dòng mà tiến, còn đi 
phía Nam, phía Bắc, phía Đông đều cực kỳ nguy hiểm" Theo như cô gái tự giới thiệu, cô tên là 
Babatu, còn anh trai cô gọi là Gấu Mật Nanh Sắc, Trác Mộc Cường Ba hiếm thấy người Anh 
điêng nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng Anh thế này, có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói 
chuyện thêm một lúc nữa. Ba Tang phải lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa, Trác 
Mộc Cường Ba mới tạm biệt mấy người Anh điêng. Babatu cười nói: "Nếu có cơ hội, mời anh 
đến bộ lạc của chúng tôi." Nói xong, cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má đỏ bừng lên. 

Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào, không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây kín 
xung quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên 
giữa đám người, Ba Tang - trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ 
đám đông, Trác Mộc Cường Ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông 
là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như người Ả rập, không mặc phục sức của 
người Ả rập, chỉ mặc áo kẻ cộc tau bình thường, trước mặt để một cái giỏ tre, cùng với tiếng kèn 
cao vút chói tai, một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo hình thể làm đủ các động tác khác 
nhau. Một con khỉ ngồi chồm hổm trên vai người kia, tròn mắt tò mò quan sát đủ hạng người 
đứng vây quanh. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn con vật, hóa ra là một con rắn san hô đuôi to khoang đỏ cực 
độc. Tuyến độc của loài rắn nàu không nhô hắn ra ngoài, đầu và đuôi đều hình con thoi tù, thoạt 
nhìn thì có vẻ như không có độc, thực chất thì cực kỳ nguy hiểm, chính là một trong mấy loại 
rắn độc mà bọn gã phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng này. Cùng tiếng kèn của người điều 
khiển, con rắn san hô ngấng đầu vấy đuôi, lắc lư thân mình, làm ra vẻ sắp tấn công, Trác Mộc 
Cường Ba không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho quan khách đứng vây xung quanh, loại rắn nàu 
lạnh lùng hiếu chiến, cực dễ kích động, tốc độ nhanh như tia chớp, không may bị nó cắn phải, 
chắc chưa kịp đến bệnh viện thì đã mất mạng trên đường rồi chứ chắng chơi. 


Người thổi rắn kia thổi một lúc, rồi đột nhiên đặt chiến kèn xuống, lấu ra một con chuột bạch 


Trang 227/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


béo ục ịch, có về như muốn cho con rắn ăn. Con chuột bạch còn to hơn cả con rắn, nhưng gặp 
phải thiên địch liền lập tức lộ vẻ kinh hoàng, đuôi nó bị người thổi rắn giữ chặt, bốn chân ôm 


ff _3ff ^ 


đầu co quắp lại một chỗ, con rắn san hô đỏ "xì" một tiếng, vụt tới như một tia chớp đỏ ngoạm 
lên lưng con chuột. Người thổi rắn không cho nó nuốt con chuột luôn, mà bấm vào chỗ bảy tấc 
7 trên lưng nó, cần thận gỡ con rắn ra, rồi ném con chuột xuống dưới đất, chỉ thấu con chuột 
giật giật hai cái, chưa đầu năm giây sau đã rũ xuống bất động rồi chết. Mọi người ô lên kinh 
ngạc, cảm thấy loại rắn này nguy hiểm dường nào, nhưng người thổi rắn chỉ cười "ha ha", không 
ngờ lại đưa tay lại gần con rắn, cả Trác Mộc Cường Ba cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho ụ, 
nhưng con rắn kia như có linh tính, không cắn chủ nhân, mà luồn theo ngón tay người thổi rắn 
trườn lên cánh tay, rồi quấn lên đến tận vai, sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như hôn 
người tình. Người xem vẫn còn chưa hết xuút xoa đã lại được dịp vỗ tay nhiệt liệt. Trác Mộc 
Cường Ba cũng thầm kinh ngạc, người chơi với rắn thì gã cũng gặp nhiều rồi, nhưng huấn luyện 
rắn đến trình độ này thì thật chưa thấy bao giờ, người này nhất định là có bí quyết gì đặc biệt 
lắm nên mới dám chơi trò nguy hiểm thế nàu. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang ra đến nơi, màn biểu diễn với rắn này đã đi đến hồi kết, 
mới xem chưa được năm phút, con khỉ trên vai người kia đã nhảy phốc xuống, bắt chước chủ 
nhân chìa tay ra, con rắn san hô đỏ cũng trườn theo cánh tay y lên mình con khỉ rồi quấn xung 
quanh cổ nó, ngẩng đầu nghễu nghện trên đỉnh đầu bạn diễn. Con khỉ như đội thêm một cái mũ 
rắn, thản nhiên bê cái khay đồng dưới đất lên, bắt đầu đi thu tiền của người xem. Mọi người vừa 
kinh sợ, cho tiền cũng sợ mà không cho tiền cũng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của con rắn san hô làm 
ai cũng lạnh cả sống lưng, lúc đến chỗ mấy người không muốn móc tiển ra, con rắn lại thò thụt 
cái lưỡi, phát ra những tiếng "xì xì” uy hiếp, cho tới khi nào họ chịu moi tiền ra mới thôi. Chỉ 
một loáng, con khỉ đã đi tới trước mặt bọn Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba cho tay vào túi, mắt nhìn con rắn, nhưng vẫn liếc sang người thổi rắn. Đôi 
mắt ụ lóe lên một nụ cười thâm hiểm, phảng phất như đã biết Trác Mộc Cường Ba đang nhìn 
mình, chảm chậm vạch tấm che mặt xuống. Trác Mộc Cường Ba ngay lập tức đờ người ra, đó là 
mặt người hay sao, chỗ nào cũng đầu những vết rỗ lồi lõm bị đủ thứ sẹo lòi cả thịt che lấp; mí 
mắt bên dưới xệ hẳn xuống, tròng mắt màu xanh lục trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài, cặp 
môi đồng màu với các vết sẹo, bị kéo cho méo xệch méo xoạc, không thể khép hẳn lại được, để 
lộ ra hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ 
họng rít lên một tiếng như huýt sáo, đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra đó, con 
rắn đang cuộn tròn trên đỉnh đầu con khỉ đột nhiên bật vù lên, lao thẳng vào cổ họng gã. Trong 
đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi. 


Tưởng chừng như Trác Mộc Cường Ba không thể tránh được, bỗng gã ngửa người ra sau, lợi 
dụng sức nặng của cái balo leo núi đổ vật người ra đất, Ba Tang đứng bên cạnh gã cũng nhanh 
nhẹn ra tay bắt gọn con rắn san hô đỏ, rồi lập tức ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ 
kia ném cái khau đồng đi, nhấp nhô hai ba cái đã nhảy trở lại trên vai chủ nhân, nhe răng với 
bọn Trác Mộc Cường Ba, phát ra những tiếng khẹc khẹc uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng 
khục phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ: "Các ngươi không thoát nổi đâu." Trác Mộc 
Cương Ba ngớ người ra, Ba Tang đứng bên cạnh nói: "Tiếng Pháp, bảo chúng ta không thoát 
nổi đâu." 


Trong đám đông lại có thêm mấy tên cao lớn có vẻ như không thân thiện lắm xấn xổ tới, không 
khí lập tức trở nên căng thẳng, nhiều người thấy tình hình không ổn liền lảng đi ngay để tránh 


Trang 228/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện thị phi. Kasal chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như vậy, hoàn toàn sững sờ không biết 
phải xử lú thế nào. 


Trác Mộc Cường Ba quát hỏi: "Kasal, hỏi cho rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi đâu 
có đến sinh sự chứ.” Kasal ấp úng mãi, còn chưa mở miệng đã bị người nào đó tát cho một bạt 
tai ngã lăn quay ra đường, ôm mặt không bò dậy nổi, xem ra không còn chút khả năng thương 
lượng nào nữa rồi. 


Giờ đâu Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt, ngoại 
trừ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ 
của gã. Trác Mộc Cường Ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bồ nhào 
xuống đất, kế đó xoay ngoắt người lại, gậu sắt của một tên cạnh đó đập thẳng vào balo leo núi 
của gã như đập phải bị bông, còn Trác Mộc Cường Ba thì đã đấm ra một quyền, đánh bay cả 
răng cửa tên kia. Ba Tang cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, ngày xưa khi còn ở quân đội 
Nhện Xanh anh ta đã từng được huấn luyện đủ các kỹ thuật cận chiến, gần đây lại trải qua huận 
luuện đặc biệt nên ra tay càng cau độc hơn gấp bội, hoàn toàn không chút nương tình, tên nào 
bị anh ta đánh trúng đừng hòng bò dậy được ngay. Người thổi rắn kia lại đeo tấm mạng che mặt 
lên, tay chống cằm đứng bên cạnh hứng thú quan sát, như thể đang xem thi đấu thể thao, 
dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan gì đến ụ vậy. Mỗi khi có màn 
đấm đá nào đặc sắc, con khỉ kia lại còn vỗ tay cười khèng khẹc, kêu ầm I. 


Trác Mộc Cường ba và Ba Tang đánh ngã bảy tám tên lưu manh, phát hiện ra tình hình càng lúc 
càng tệ, một tên nhân lúc bọn gã không để ý, đã chạy ra xa gọi thêm mười tên cao lớn điệu bộ 
hung ác, tên nào cũng cẩm xích sắt gậu sắt, khí thế hùng hùng hồ hổ lao tới. Trác Mộc Cường 
Ba và Ba Tang mỗi người một bên xốc nách Kasal lên, hét lớn: "Chạy thôi! " Trước khi lao đi, 
Trác Mộc Cường ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái, chỉ thấu ụ thờ ơ hờ hững, 
nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí, cơ hồ như muốn nói, xem chúng mày chạy được 
bao xa. 


Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp, lúc nàu mấy người Anh điêng trong quán giải khát 
cũng kéo nhau đi ra thì trông thấy Trác Mộc Cường Ba luôn, vừa chào hỏi xong, đã phát hiện 
ngay tình hình không ổn, người Anh điêng liền chia nhau giúp bọ Trác Mộc Cường Ba đánh lại 
lũ lưu manh. Còn Nanh sắc thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn kia, liền bước tới, lớn tiếng 
chất vấn gì đó. Babatu giải thích rằng rắn san hô đỏ là thần vật của bộ tộc bọn họ, người khác 
tuyệt đối không thể xâm phạm. Đột nhiên Nanh sắc kêu to một tiếng, Trác Mộc Cường Ba giật 
bắn mình, đoán chắc là anh ta bị con rắn kia cắn rồi, đám người Anh điêng liền nổi cơn tam 
bành, nhoáng cái đã hạ gục bọn lưu manh, rồi kéo Nanh sắc về, nhưng dường như họ có một 
nỗi sợ khó hiểu đồi với người thổi rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất 
mù mịt, không biết ai rống lên một tiếng, người Anh điêng liền nhấc Nanh sắc lên hùng hục bỏ 
chạu. 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng chạy theo mấy người Anh điêng một đoạn, trong lúc 
hỗn loạn không còn thấy đám người kia đuổi theo nữa. Nhưng người Anh điêng không dừng lại, 
họ vác Nanh sắc chạy theo hướng rời khỏi Putumavo, Babatu thấp thỏm lo lắng nói: "Anh trai 
tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải trở về chữa trị ngay lập tức, thôi, chúng tôi đi trước đây." 


Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Đợi một chút” Gã lấy trong túi ra một tuụp 
thuốc, đoạn nói: "Đây là thuốc và gel trị rắn cắn, thuốc mỗi lần một viên, gel xoa bên ngoài vết 


Trang 229/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc rắn phát tác." Thứ gel này là đồ đặc chế của bộ đội 
đặc chủng, tuy không có hiệu quả giải độc như huyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm 
thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn, có thể coi là thuốc giữ mạng đối với người cần cấp 
cứu. Babatu nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt cảm kích, không nói lời nào đã đi luôn. Kasal 
đứng đó liền bảo không có chuyện gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc thôi. 


Tiến vào rừng sâu 


Ba người, khó khăn lắm mới trở về được chỗ Huermen, mệt rũ. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang 
thảo luận một lúc, nhưng vẫn không có đầu mối gì, hai người không sao hiểu nổi, tự dưng vô 
duyên vô cớ sao lại xung đột với người địa phương được chứ? Không biết có phải đám người ấu 
nhằm vào những người Anh điêng kia không, nhưng nếu đúng là vậy, tại sao chúng không đuổi 
theo nữa? 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang tạm thời gác chuyện vừa xảy ra sang một bên, chia 
các công cụ vừa mua được thành bốn phần, chưa xong thì đã thấy bọn Trương Lập nhếch nhác 
trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc, cả Huermen cũng 
đẫm mồ hôi, bụi đất trên mặt hòa lẫn cùng mồ hôi chay qua trông nửa trắng nửa đen. Ba người 
vừa vào nhà, Nhạc Dương đã đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi nói: "Hình như không đuổi 
theo thì phải." 


Trương Lập cởi cái bao to tướng trên lưng ra, chống hai tau xuống đất thở hổn hển, nhất thời 
không nói được tiếng nào. Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: "Bị làm sao vậy? " 


Ba người anh một câu, tôi một câu, bô lô ba la nói một hồi, cũng phải tốn khá nhiều công sức 
mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra thì họ cũng giống hệt như Trác 
Mộc Cường Ba, chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị một đám người không biết thân phận tấn công, 
bao vâu, ấu đả. "Sao lại thế được nhỉ? " Trác Mộc Cường Ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất 
vấn Trương Lập: "Các anh không gây chuyện gì với người ta, làm sao lại bị người ta truy đuổi? 
Nhất định là lúc mua bán vũ khí có tranh chấp với người ta rồi! Có phải là vậu không hả? " 


Trương Lập kêu oan rầm trời, Huermen là tay già đời sành sỏi nên họ mua bán rất thuận lợi. 
Trên đường về họ mới gặp đám người kia, bọn chúng chẳng chào chẳng hỏi gì đã xông lên đánh 
luôn, bọn họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn lầm người hay không. Trác Mộc 
Cường Ba thầm nhủ: "Lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay nên giữa đường có người chặn cướp? " 
Nghĩ đoạn, gã liền nói: "Tạm thời không lo chuyện này nữa, mua được vũ khí gì rồi, mở ra tôi 
xem xem nào. ` 


Trương Lập giật ba lô ra, dao bầu, gậy sắt, xích, còn có cả găng tay bọc sắt nữa. Trác Mộc 
Cường Ba lấy làm kinh ngạc, hỏi: "Đây là cái gì vậy? Chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên phố 
đánh nhau đâu? ” 


Trương Lập vội nói: "Nhằm rồi nhằm rồi, đây là chiến lợi phẩm mới thu được." Thì ra tình hình 
của anh ta và Nhạc Dương gần như giống hệt với Trác Mộc Cường Ba, trước tiên là năm sáu tên 
không phân phải trái gì đã hùng hổ lao vào đánh một trận, bị Trương Lập và Nhạc Dương đánh 
cho ngã nháo nhào, hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận, vậy là liền tịch thu hết 
vũ khí của đối phương. Chẳng ngờ đột nhiên lại ào tới thêm hai ba chục tên khác, kết quả là bọn 
Trương Lập chỉ còn nước bỏ chạy tháo thân mà thôi. 


Trang 230/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập mở một bao khác ra, lần nàu mới là các thứ họ cần như thuốc cấp cứu, dao ởi săn, 
cung nỏ tất cả đều đầy đủ, chỉ tiếc là không mua được súng ống gì, chẳng rõ có phải tại 
Huermen không có cửa hay không nữa. Nhạc Dương cũng mở bao ra, bên trong đầy chặt các 
thứ công cụ khác nhau. Trác Mộc Cường Ba nói: "Lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ 
lúc nào." Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do, Trác Mộc Cường Ba thấy rất 
không ổn, đặc biệt là tên thổi rắn ven đường kia, khiến gã gai lạnh hết cả người, cảm giác đó 
làm gã hết sức bất an. 


Nhạc Dương không hiểu hỏi: "Sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến tận đâu được 
chắc? " 


Ba Tang lạnh lùng kể lại chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói: "Lẽ nào cậu cho rằng đây chỉ là 
chuyện trùng hợp thông thường? Chắc chắn là hành động có kế hoạch rồi, tuy là còn chưa rõ 
mục đích, nhưng nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ tiếp diễn ở mức 
độ cao hơn đó." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, gã cũng nghĩ như vậy. Trương Lập nói: "Liệu chuyện nàu 
có nằm trong nội dung khảo hạch không nhỉ? " 


Nhạc Dương lập tức phản đối: "Không thể nào, chúng đều là người ở đâu, hơn nữa còn là bọn 
lưu manh côn đồ bản địa." Anh ta đưa mắt nhìn Huermen một cái, rồi nói tiếp: "Với cả lúc tấn 
công, chúng đã dùng hết sức, nói như các anh, thì là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Khảo 
hạch đâu cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ, chúng làm tôi có cảm giác, giống như là” 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba cùng dừng việc trên tay lại ngước nhìn Nhạc Dương, chỉ nghe 
anh ta nói tiếp: "Có kẻ nào đó muốn ngăn không cho chúng ta vào rừng.” 


Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất, nhưng 
là ai mới được chứ? Cả bốn người dường như đều không hề hay biết. Trác Mộc Cường Ba đột 
nhiên nhớ lại lời cảnh báo của Lữ Cánh Nam, trong lòng máy động: "Lẽ nào là bọn chúng? 
Nhưng tại sao chúng lại làm vậy nhỉ? " 


Huermen từ lúc về vẫn mặt mũi xanh lè, không nói một câu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mà hình 
như càng nghĩ càng sợ. Kasal thấu bạn như thế, liền cất tiếng hỏi: "Sao hả? Anh biết đám người 
ấu à? " 


Huermen sợ sệt nói: "Không, chỉ là chỉ là tôi cảm thấy trong đám người đso có mấy tên, hình 
như là người của Basaka.” 


Kasal phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ đạc. Nhạc Dương tò mò thắc mắc: "Basaka 
là ai? " 


Huermen đáp: "Là phần tử nổi loạn ở khu vực này, bọn chúng chuuên gây rối phá hoại quấy rối 
trị an, đối lập với chính phủ. Nghe nói, hắn có liên hệ với vua độc bên Colombia, hình như là 
chính là lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào hay sao đó. Nhưng mà, bọn chúng sao lại 
không thể nào chứ? " Anh ta ngấng đầu lên, mắt nhìn chòng chọc vào bốn người, hiển nhiên là 
đang hoài nghi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba có dây dưa gì với vua độc nào đó. 


"Vua độc! " Trương Lập phì cười nói: "Đùa cái trò gì vậy? Chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước 
này, đừng nói là vua độc gì gì đấy, mà cả kiến độc còn chưa thấy con nào nữa, bọn họ” Mới nói 


Trang 231/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được một nửa, đột nhiên anh ta ngoảnh sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ không biết 
Cường Ba thiếu gia có qua lại gì với tên vua độc kia hau không. 


Trác Mộc Cường Ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói: "Không thể nào, xưa nay tôi không bao giờ 
làm chuyện gì phạm pháp, cũng không qua lại với những kẻ phạm pháp bao giờ, phạm vi kinh 
doanh của tôi cũng chưa vươn được đến châu Mỹ. Được rồi, chia đồ xong chưa hả? Vậy thì mỗi 
người một bao, tự chuẩn bị ba lô leo núi đi." 


Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi: "Có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? " 


Cả ba người Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Trương Lập cùng lúc trợn mắt lên nhìn anh ta, rồi 
Trương Lập nói: "Vừa vào rừng chưa đến một ngày đã liên hệ với tổng bộ, vậu có hơi quá" Trác 
Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng gật đầu. Ngay từ đầu tổ của họ đã ở thế yếu hơn, lần này vào 
rừng gặp phải chút chuyện nhỏ xíu cũng đi báo cáo ngay với tổng bộ, dù sao cũng thấy thật 
chẳng hay ho gì, bọn họ còn chưa hoàn toàn thể hiện thực lực của mình cơ mà. 


Nhạc Dương nhún vai nói: "Tôi chỉ thấy sự việc quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng 
ta, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vừa mới đặt chân tới nơi đã bị người ta đuổi chém rồi, thế 
thì ai mà hiểu nổi chứ? " 


Hình như Huermen nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa, sau đó kinh ngạc 
kêu lên: "Basakal Đích thân Basaka dẫn người đến rồi! Các anh" Gương mặt anh ta đầu vẻ kinh 
hoảng: "Các anh không thể ở đây nữa, đi nhanh lên! Nhảy cửa số phía sau mà đi, chẩn chừ là 
không kịp nữa đâu! ” 


"Làm thế sao được? " Trác Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, cùng Trương Lập ghé mắt nhìn 
thử ra ngoài, thấy một người cao lớn hung dữ dẫn theo ba bốn chục tên, tay cầm đủ thứ hung 
khí sát khí đằng đằng chạy tới, rõ ràng là Trương Lập bị bọn chúng theo dõi tới đây, sau đó 
thông báo cho đồng bọn đến báo thù. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập tức khắc xoay người 
lại, mỗi người xách một cái ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương vẫn đang kiểm tra 
lại đồ đạc: "Không kịp nữa đâu, đi nhanh lên! " Dứt lời liền đẩy nửa, nhảy ra ngoài trước 


Trên dòng sông Putumavuo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt 
nước, sông Amazon biến đổi khôn lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sâu mấy 
chục mét, nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn vài mét chiều ngang, sâu đến bắp vế, ngoài loại 
thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này ra, các loại thuyền khác đều rất khó sử dụng. 
Trên thuyền bắc ngang ba thanh gỗ như ba chiếc ghế băng chia thuyền thành bốn phần, phía 
trước có hai phần tử vũ trang, cầm súng cần thận quan sát lòng sông và tình hình xung quanh, 
đằng sau có bốn tau chèo nhịp nhàng gạt nước, giữa thuyền có hai người ngồi. Merkin đang phì 
phèo điếu thuốc, bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như trái khổ qua, không phải ai khác 
- mà chính là Soeres, người thổi rắn ở Putumavo, con khỉ kia mặt một cái áo gi lê, đứng trên vai 
Soares, nhìn ngó quanh quất. 


"Thế nào? Có hài lòng với biểu hiện của chúng không? " Merkin cười cười hỏi. 


Soares bất mãn nói: "Không được, hoàn toàn không có tính cảnh giác, đợi đến khi nguy hiểm 
xảu ra rồi mới có phản ứng, nếu gặp phải những chuyện không thể tránh né, vậy thì chết là cái 
chắc rồi." Thấy sắc mặt Merkin có vẻ không được tốt lắm, y lại an ủi mấy câu: "Có điều kỹ thuật 
chiến đấu thì không tệ, cũng sắp ngang ngửa với mấy thằng do chúng ta huấn luyện rồi đấy." 


Trang 232/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin thở dài một tiếng, nói: "Đừng nói chuyện bọn chúng nữa, về cái nơi kia, anh có ý kiến gì 
không? Nếu đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phải lãng phí thời gian." 


"Vậy anh định đi đâu? ” 


"Đến tháp Chalapi, theo tin mới nhận được, trong khu rừng cách ngọn tháp đó một trăm cây số 
về phía Nam, khi công tụ Solace lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia từ Colombia sang 
Peru đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Mawa cổ, trước mắt 
công tụ này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng 
chưa biết tin này đâu, tôi định tới đó xem thử coi thế nào." 


Soares cười khì khì nói: "Vậy anh tới đó trước đi, tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào, 
tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng luôn." 


Sác mặt Merkin sa sắm xuống, rồi lập tức thành khẩn nói: "Làm ơn nương tay một chút, chớ có 
mà giết chết bọn chúng, mấy tên đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy." Động tác của 
Soares như muốn nói, anh cứ yên tâm, đoạn ra lệnh cho thuyền cập bờ, bóng hình gầy gò biến 
mất trong rừng sâu như một con trăn mốc lạnh lùng. Merkin không khỏi giật mình, y biết rõ, lúc 
này mới là lúc Soares đáng sợ nhất, bóng mà trong rừng ấy, giờ đây đã trở lại khu rừng của 0. 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đeo trên lưng những cái ba lô to tướng, chạy như bay trên 
con đường xa lạ, nếu nói bốn người sợ bọn Basaka người đông thế mạnh thì cũng chưa chắc, chỉ 
là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho họ thuê phòng, Huermen, xong 
chuyện bọn gã có thể bỏ đi là xong, nhưng Huermen thì không thể ở lại Putumauo được nữa; 
hơn nữa, nếu chuyện này làm lớn ra thì sẽ không còn là vấn đề của một hai người nữa mà còn 
có ảnh hưởng nhất định tới vấn để ngoại giao của cả đất nước chứ chẳng chơi. 


Ba Tang hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu? " 


Nhạc Dương nói: "Không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết xảu ra chuyện gì, 
thành phố này hình như không hoan nghênh chúng ta thì phải, xem ra chỉ còn cách đi vào rừng 
trước thôi vậu. " 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Nhưng còn thuyền thì sao? " Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định 
đi theo đường thủu. 


Trương Lập tự tin nói: "Chúng tôi đã đặt thuê một con thuyền chỗ gần bờ sông rồi, bây giờ 


chẳng qua chỉ tới lấy dùng trước mà thôi. 
"Dẫn đường đi." 


Ba mươi phút sau, bốn người đã thấy bến cảng ồn ào huyên náo, con thuyền hình thoi này dài 
khoảng sáu mét, giữa rộng hai mét, cũng là ba thanh ngang chia thuyền làm bốn, ba lô đều đặt 
ngay bên cạnh mỗi người đề phòng có xảy ra chuyện gì đột xuất cũng đảm bảo không mất đồ 
đạc, bốn người cùng nhau chèo thuyền. Quành qua một khúc sông là không còn trông thấy kiến 
trúc nào của thế giới văn minh nữa, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hắn, nước sông 
chảy róc rách, cơ hồ như thời không đã ngừng dịch chuyển, cho người ta được hưởng thụ sự 
bình vên tĩnh tại. 


Rừng già sâu thăm thắm, khắp nơi khắp chốn đều là câu lớn cao chọc trời. Vân sam châu Mỹ có 


Trang 233/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể cao tới trăm mét, đường kính rộng mười mấy mét, phải mười bảy mười tám người đàn ông 
trưởng thành mới ôm hết một vòng, hơn nữa là trên dưới cùng một cỡ như nhau, xứng danh là 
người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thi thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu tiếng hót của lũ 
chim thú không ai biết tên, nhưng dõi mắt nhìn ra xa, ngoài những vạt rừng dày đặc nối tiếp 
nhau ra thì chẳng thấy gì khác nữa. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn cây lớn, lòng sông hơi 
hẹp, càng nhìn càng thấy ngút mắt, thi thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua 
đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng vân sam ở 
Xishuangbana mà họ từng đi qua thì thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 


Đằng nào cũng là đi xuôi dòng nước, bốn người đều lười nhác không muốn khua chèo, chỉ thi 
thoảng mới điều khiển hướng thuyền, sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của 
đất nước xa lạ. Đến chỗ nước cạn, lòng sông trong thấu cả đáy, lũ cá đủ màu sắc đong đưa bơi 
lội trên các tảng đá, tuy bọn Trác Mộc Cường Ba đều bị buộc phải nhớ các loại động vật nguụ 
hiểm, cũng từng nghiên cứu qua tư liệu về vùng Nam Mỹ, nhưng gặp phải nhiều loại cá đủ hình 
sắc như thế cũng không gọi nổi tên chúng ta gì. Nhìn chúng bơi lội tự do tự tại, tâm trạng mấy 
người cũng theo đó mà chùng xuống, tiết trời như mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng, chỉ 
thấy dễ chịu như muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. 


Đã có người chèo thuyền, Trương Lập dứt khoát bỏ luôn mái chèo xuống, hai tau kê đầu nằm 
ngửa ra ngắm nhìn một dải bầu trời phía trên, thỏa mãn nói: "Thế này còn thích hơn đi đảo Hải 
Nam du lịch nữa, cứ theo tốc độ thế này, chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn ấy chứ.” 


Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, khỏa dòng chảy máy lạnh: "Xem ra có người vui quá quên 
cả đường về rồi." 


Trương Lập nói: "Ây, tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề đều là hiểm nguy, mỗi bước đều 
nguy hiểm đến tính mạng cơ mà, xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm 
nghiệm chân lú. " 


Ba Tang cảm mái chèo điều khiển thuyền, hừ lạnh một tiếng. Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng 
ta vừa mới rời khỏi Putumavo chưa được mười câu số, căn bản không thể coi là đã vào rừng, nếu 
từ đâu đã có nguy hiểm thì người ở Putumavo chẳng ngày nào ngủ vên được rồi." 


Nhạc Dương ngắng đầu lên nhìn sắc trời: "Sắp tối rồi, vấn để chúng ta cần phải giải quyết là 
cắm trại ở chỗ nào bây giờ." 


Trương Lập nói: "Hay là tìm chỗ nào gần đây lên bờ luôn được không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không được, bọn người ở Putumavuo không tìm được chúng ta, nói 
không chừng sẽ đuổi theo nữa, có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng tìm nơi 
nào đó tương đối ẩn mật đã. " 


Nói đến chuyện bị người đuổi, Nhạc Dương trầm ngâm: "Chuyện này đúng là chẳng có chút đầu 
mối gì hết, làm sao lại dính dáng với bọn buôn ma túy được nhỉ? " 


Ba Tang lạnh lùng lên tiếng: "Vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa 
cảnh giác hả? Vẫn còn tâm tình nằm ở đâu ngắm cảnh hả, nếu là tôi, lúc nàu chỉ sợ gió nhẹ thổi 
qua cũng đã ướt đẫm mô hôi rồi." 


Trương Lập ngồi thẳng dậy: "Sao lại nói vậu? " 


Trang 234/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang nói: "Vùng này chính là phạm vi thế lực của bọn buôn ma túy, bọn chúng sống luôn 
trong rừng, thậm chí còn thông thuộc tình hình phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn cả 
quân chính phủ hay đội khảo sát khoa học, nếu không bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu, 
mà vượt biên giới cơ chứ. Có thể nói, đụng phải bọn chúng còn đáng sợ hơn cả gây chuyện với 
chính quyền đại phương gấp bội đấy." Đây là những kinh nghiệm của Ba Tang từ hồi còn đi săn 
trộm. 


Trương Lập biến sắc thốt lên: "Anh, không phải anh đang cố ú dọa cho tôi sợ đấy chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba khẳng định thêm: "Không, Ba Tang nói thật đấy, kể từ bâu giờ, mức độ 
nguy hiểm của chúng ta ít nhất cũng phải tăng lên gấp đôi." 


Nhạc Dương nói: "Vậy thì nguy hiểm quá, nếu đúng là thế, có khi chúng sẽ phái ca nô, trên có 
bảu tám tên vũ trang súng ống đầy đủ, trang bị thêm hai khẩu súng phóng lựu với một khẩu đại 
liên nữa, đuổi theo băm chúng ta nát nhừ ra cũng không chừng đâu." 


^ t† 


Trác Mộc Cường Ba cười cười, nói: "Cũng không tệ đến thế đâu" Tiếng của gã lập tức bị Trương 
Lập cắt lời, chỉ thấu gương mặt cậu ta đờ ra, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ra sau, nói như 
chém đinh chặt sắt: "Không, đúng là tệ như vậy đấy! " 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc quay đầu lại, một chiếc ca nô cao tốc đang rẽ sóng điên cuồng 
đuổi tới, phía sau tóe lên những bọt nước trắng xóa, trên thuyền có thể thấy thấp thoáng mấy 
tên cầm súng, còn cả cái ống vừa to vừa đen nơi mũi thuyền nữa, bảo đấy là ống thổi lửa bếp lò 
chắc cũng chẳng ai tin đâu. 


"Không phải chứ! " Trác Mộc Cường Ba thốt lên một tiếng, bốn người liền cật lực chèo thật 
mạnh, nói là đi xuôi dòng nước, cả bốn lại sức khỏe hơn người, nhưng sức người so với máy móc 
dù sao cũng cách nhau một trời một vực, chỉ loáng một cái chiếc ca nô đã đuổi tới gần rồi. 


Cũng may sông Putumawo rẽ nhánh chằng chịt, đường sông phức tạp rắc rối vươn ra mọi 
hướng, cả nhóm đã tận dụng hết ưu thế đặc biệt của thuyền nhỏ, rẽ vào các nhánh sông hẹp, 
sau đó lại xông ra từ một hướng khác để tránh truy kích, chỉ có điều vòng qua vòng lại như vậu, 
rồi đến lúc chính bản thân bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không biết mình vòng vèo đi đâu rồi 
nữa. Chẳng những thế, giữa các nhánh sông chỉ cách nhau chưa đầu mấy mét, tuy nói là rừng 
cây có thể ngăn một phần đạn, nhưng muốn thoát khỏi tầm nhìn đối phương để bỏ thuyền chạy 
lên bờ thì chắc chắn không được. Cuối cùng họ vòng ra theo một nhánh sông nhỏ khác, bỗng 
nhận ra đối phương cũng đã vòng ra ngoài, chèo thêm mấy trăm mét nữa về phía trước, không 
ngờ lại chẳng thấy chỗ nào rẽ nhánh nữa, vậy là chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà đua tốc độ với 
ca nô cao tốc, hậu quả thế nào chắc không cần nghĩ cũng đoán ra được. Chỉ trong chốc lát ca 
nô đã sắp đuổi tới nơi. Trương Lập không ngừng cằn nhằn oán trách: "Cái gì mà trên dòng sông 
này chỉ thích hợp sử dụng loại thuyền này chứ, tôi đúng là ngu mà, không ngờ lại mắc bẫy của 
thằng cha bán thuyền ấu! Biết vậu đã mua cái ca nô, để bây giờ ít ra cũng không chậm hơn 
người ta, đâu đến nỗi nàu! " 


Trên ca nô không phải quốc kỳ Columbia, cũng không phải của Ecuador, quân phục của đám 
phần tử vũ trang này trông khá là kỳ quái, nhưng vũ khí trên tay chúng thì tuyệt đối không thể 
xem thường được, đám người đó lại gần, cảm loa khuếch âm quát lên, tuy cả bọn Trác Mộc 
Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng đoán được là chắc không ngoài những câu kiểu như "Dừng 


Trang 235/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại, cho thuyền lên bờ, bằng không sẽ giết ngay tại chỗ”. 


Nhạc Dương ngồi phía trước vừa cật lực chèo, vừa lắm bẩm nói: "Đây là đây là quân du kích 
Colombial Trời ơi là trời, rốt cuộc là chuyện quái gì vậu? ” 


Trương Lập cười khổ nói: "Xem ra nơi nàu không hề hoan nghênh chúng ta, đúng là tệ thật, vừa 
ra quân đã bất lợi rồi." 


Ba Tang lạnh lùng lên tiếng: "Quân du kích không giống như quân đội chính phủ, để chúng bắt 
thì hi vọng sống coi như bằng không đấy." 


Nhạc Dương gật đầu đồng ý, nói gì thì nói trước khi lên đường bọn họ cũng đều nghiên cứu qua 
tình hình nơi đâu rồi. 


Đám người phía sau càng lúc càng lại gần, thấu người trên thuyền phía trước không phản ứng gì, 
liền quét một loạt đạn, vài trụ nước tóe lên ngay bên cạnh con thuyền nhỏ, cả bọn Trác Mộc 
Cường Ba đều biết, đây chỉ là đối phương uy hiếp mà thôi, nếu còn không dừng thuyền cập bờ, 
đạn sẽ không bắn xuống nước nữa. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ba người còn lại, rồi ra 
lệnh: "Đầu hàng đi, chúng ta cập bờ." 


Không nghi ngờ gì nữa, ngay vũ khí lạnh cũng vẫn còn trong ba lô, bốn người không có chút 
chuẩn bị nào, căn bản không thể làm gì để đối kháng lại đám người kia, bây giờ mà còn không 
đầu hàng, e là sẽ bị đạn bắn cho thủng lỗ chỗ như tổ ong mất. 


Lúc này, Ba Tang lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta mặt không đổi sắc nói: "Đừng dừng lại, cứ 
chèo tiếp, chỉ cần kiên trì thêm hai phút nữa, nói không chừng lại có cơ hội cũng nên." Dòng 
sông phía trước đột nhiên ngoặt sáng phải, họ có thể thành công hay không là phải dựa vào lần 
ngoặc gấp này đâu. 


Trương Lập nghi hoặc nói: "Có thật không đấy, tôi còn chưa lấy vợ chưa có cả bạn gái đâu đấy, 
anh chắc được bao nhiêu phần hả? " Nói thì nói vậu, nhưng mái chèo trong tay cậu ta vẫn lên 
xuống như bay, không dừng lại dù chỉ một phút một giâu. 


Nhạc Dương cũng nói: "Tôi hình như cũng chưa phát hiện ra cách gì có thể thoát được bọn 
chúng hay sao ấy? " 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba cũng chú ý tới, lập tức dồn sức vào tay: "Giờ cứ cật lực mà chèo 
cho tôi, nhưng cứ chuẩn bị để dừng bất cứ lúc nào, tôi hét một tiếng, mọi người phải nhất tẻ 
chèo theo hướng ngược lại luôn đấy." 


Trương Lập thấy ca nô phía sau có ánh lửa nhoáng lên, vội hụp đầu tránh đạn, thấp giọng nói: 
"Chuyện gì thế? Các anh phát hiện ra cái gì vậy? Đừng có đem mạng ra đùa đấy nhé! " 


Tốc độ dòng chảy nhanh lên rõ rệt, bốn người chèo thuyền đều cảm nhận được một cách rõ 
ràng, không ngờ lại còn bắt đầu kéo dãn khoảng cách với ca nô đang đuổi theo sau, còn đám 
người kia cũng bắt đầu nổ súng không do dự. Ca nô bỗng nhiên tăng tốc, giờ chỉ còn cách 
thuyền của bọn Trác Mộc Cường Ba chưa đầy mười mét, thậm chí đã nhìn rõ được cả cầu vai 
trên quân phục bọn chúng nữa. Đạn bay tung tóe, con thuyền bị bắn trúng nhiều chỗ, cũng có 
viên đạn sượt qua da thịt, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy cánh tay mình nhói lên một cái, biết là 
mình đã bị thương, chứ cũng không biết những người khác thế nào. 


Trang 236/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vừa qua chỗ ngoặc, Trương Lập đang cúi đầu thấp hết cỡ, đột nhiên thốt lên: "Chuyện gì vậy? 
Tiếng gì thế? " Một âm thanh kỳ quái bắt đầu lớn dần lớn dân, ban đầu chỉ như giọt nước rơi tí 
tách, chỉ trong mấy giâu ngắn ngủi đã thành như ngàn vạn con ngựa đang chạy rầm rập. 


Trên mặt Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc nở một nụ cười, chỉ nghe Trác Mộc Cường 
Ba nói: "Dừng! " Bốn người cùng lúc cật lực chèo theo hướng ngược lại, kế đó, Trương Lập và 
Nhạc Dương cảm nhận được hết sức rõ ràng, con thuyền của họ đang lơ lửng giữa không trung. 


Đêm đầu tiên 


Tình huống tự nhiên rơi xuống ấy làm bọn Trác Mộc Cường Ba đều thót cả tim, tiếp đó là nước 
xung quanh bắn lên tung tóe, lúc nàu Trương Lập đã nhận ra - thác nước. Con thuyền gỗ nhỏ và 
người trên thuyền, cùng cheo chéo lao cắm xuống, còn chiếc ca nô đang theo sát phía sau bọn 
họ thì không được mau mắn như vậy, lúc còn đang lơ lửng trên không Trương Lập trông thấy, 
chiếc ca nô gào thét ầm ï; ngay sau đó, bên tai cậu ta chợt vang lên tiếng "ục ục ục” của bong 
bóng nước vỡ tan, thân thể như bị thứ gì đó giữ chặt, chìm xuống nước được một hai mét, rồi lại 
bị kéo trồi lên bề mặt. 


Trác Mộc Cường Ba nhô đầu lên, nhổ ra một ngụm nước to, hất mạnh đầu làm nước bắn tung 
tóe, theo sau là Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập đề lần lượt chui lên khỏi mặt nước, chiếc 
thuyền gỗ của họ bị mắc kẹt ở tầng thác này, đang xoay tròn. 


Thác nước này gần giống như ruộng bậc thang, tổng cộng có năm tầng, mỗi tảng cao chừng ba 
bốn chục mét, thác rộng khoảng bốn mét rưỡi, nước cũng phải sâu tới bốn năm mét. Vì tới cuối 
cùng mọi người đều ra sức chèo theo hướng ngược lại nên thuyền nhỏ gần như là dính vào dòng 
thác trôi xuống tầng đầu tiên, còn đà lao vùn vụt của chiếc ca nô kia khiến nó lao thẳng qua năm 
tầng thác, một đầu húc vào gốc câu to ven sông vỡ tan tành, tiếng nổ có lẽ là vang lên đúng vào 
khoảnh khắc bọn Trác Mộc Cường Ba rơi xuống nước, lúc này chỉ còn trông thấy những mảnh 
vụn còn lại trong đống lửa phừng phừng mà thôi. 


Số quân du kích nhảy được khỏi ca nô sống sót rất ít, chỉ có ba người ở tầng thác thứ ba, ngã bò 
lăn bò toài, còn chưa rõ phương hướng thế nào đã bị bọn Trác Mộc Cường Ba tước vũ khí. Hai 
bên bất đồng ngôn ngữ, đâm ra cực kù tốn công sức giải thích qua lại mà vẫn chẳng thông, cuối 
cùng Trác Mộc Cường Ba đành thả cả ba tù binh cho họ tự trở về. Đám tù binh lấy làm sợ hãi, 
thì ra là quân du kích ở đây có thói quen cố ú thả tù binh đi, sau đó nổ súng sau lưng họ, đám 
người này cũng thường xuyên lấy đó làm chuyện mua vui, lần này được thả, tự nhiên trong lòng 
cũng nghĩ đến chuyện này, đi hai bước lại ngoảnh đầu lại nhìn, cho tới khi đặt chân vào chỗ 
rừng câu có thể che thân tránh đạn mới đột nhiên tăng tốc chạy thục mạng. 


Ba Tang giơ khẩu M16 vừa tước được lên chau mày nói: "Làm vậy không hay chút nào, bọn 
chúng trở về sẽ lan truyền tin tức này đi, chúng ta rồi sẽ trở thành đối tượng bọn chúng bất chấp 
tất cả để truy sát mất." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết chứ, nhưng còn làm gì được nữa đây? Giết họ chắc? Tôi 
không làm được. Giờ chỉ biết đi một bước tính một bước thôi vậy." 


Trương Lập lóp ngóp dưới nước trồi lên, hớn ha hớn hở nói: "Thu hoạch không tệ! Thu hoạch 
không tệ! " Anh ta và Nhạc Dương tìm thấu thêm hai thi thể nữa ở tầng thác thứ tư, thu được cả 
vũ khí đạn dược đeo ở hông, như vậy tính ra họ đã có một khẩu AK47, một khẩu M16 và một 


Trang 237/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khẩu Steur, hai khẩu M4, bốn khẩu súng lục tự động B76, duy mỗi súng lục chỉ thu được sáu 
băng đạn, còn đâu các loại súng khác đều có trên sáu mươi viên đạn, nghiễm nhiên cả bọn trở 
thành một tiểu đội quân đặc chủng. 


Nhạc Dương nhô đầu khỏi mặt nước, miệng ngậm một con dao bọ cạp hiệu Elk của Mỹ, trèo 
lên bờ, hóa ra cũng mò được thêm không ít đạn dược, anh chàng thở ra nhè nhẹ nói: "Đâu 
không phải chuyện tốt đâu, phù mang, mang nhiều vũ khí như vậy, gặp phải quân chính phủ, họ 
sẽ coi chúng ta là bọn buôn ma túy hoặc lực lượng du kích vũ trang, gặp quân du kích và bọn 
buôn ma túy sẽ coi bọn ta thành quân chính phủ, thế là thành một mớ hầm bà lằng nháo nhào 
cả lên. Vừa mới xuất phát mà trước sau đã gặp cả bọn buôn lậu lẫn quân du kích, cả hai thế lực 
nguy hiểm nhất rừng rậm vùng Ecuador-Colombia này, sao mà đen đủi thế không biết nữal " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Fạm thời chúng ta sẽ đi trong rừng của Ecuador đã, du kích Colombia 
sẽ không dám mạo hiểm qua biên giới đâu, cùng lắm chúng chỉ phái đi những nhóm vũ trang 
nhỏ đuối tới thôi, như vậy cũng không phải vấn đề lớn lắm, rừng ở đây cũng quá đỗi rậm rạp, 
chắc gì chúng đã tìm được bọn ta." 


Trương Lập giờ mới nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của sự việc này đã vượt xa những gì họ tính 
toán cho chuyến đi này, anh ta đưa mắt quan sát tình hình xung quanh rồi nói: "Nhưng mà vừa 
rồi luồn lách qua lại trên sông, giờ chúng ta cũng đâu biết mình đang ở Colombia hay Ecuador 
đâu? " 


Ba Tang giơ la bàn trên đồng hồ lên xem, đoạn nói: " Chúng ta cần đi về phía Đông Nam, chỉ là 
giờ không đủ thời gian để nghiên cứu bản đồ, tôi sợ chúng sẽ sử dụng chó săn để theo dấu lùng 
bắt, vậy nên trước tiên cần phải ngồi thuyền đi thêm vài câu số nữa, ở đây sông ngòi chằng chịt, 
chúng không thể tìm kiếm được dọc theo hai bên bờ sông được, vậy ít nhất chúng ta cũng tránh 
được bọn chó săn theo dấu. Nào, lấu thuyển xuống đã, tôi kiểm tra rồi, tuy bị đạn bắn thủng 
nhiều chỗ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tải trọng của thuyền cả." 


Một chân đặt lên thuyền, Trương Lập nói: "Kiểu gì thì kiểu, có vũ khí dù sao cũng tốt hơn 
không, ít nhất gặp quân vũ trang cũng có thể chống cự, không giống như lúc nãy, bị đuổi cho 
như gì ấy." Anh ta giơ khẩu M4 đang cảm lên ngắm nghía, rồi nói tiếp: "Mấy thứ vũ khí này 
được bảo dưỡng tốt ra phết, đợi lát nữa khô nước đi là dùng được rồi. Nhắc đến mới nhớ, anh 
Ba Tang, làm sao anh biết ở đây có cái thác nước vậy? " 


Ba Tang đưa mắt nhìn Trác Mốc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn thác nước 
nói: "Có thể phát hiện dựa vào các vật trôi trên dòng nước, tốc độ trôi của chúng tăng lên rõ rệt, 
vậy thì khẳng định là mức chênh lệch của dòng nước phía trước tăng lên đáng kể. Lúc này thì 
nhìn rừng cây cũng nhận ra được, rừng cây phía trước rõ ràng là thưa thớt hơn nhiều, thế nghĩa 
là rất có khả năng phía trước có thác dựng đứng; nhưng chúng ta lại không nghe thấy tiếng nước 
chảy ầm ẩm, vì vậy tôi phán đoán là thác nước này không cao lắm, chúng ta chỉ cần dùng sức 
chèo theo hướng ngược lại, thuyền nhỏ này sẽ bám được vào dòng thác mà trượt xuống dưới. 
Còn ca nô phía sau có động cơ đấy, dù chúng nhìn thấu thác nước thì cũng không kịp chuyển 
hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, một khi xuống nước, chúng ta sẽ có cách thay đổi tình thế thôi, chứ 
đâu ngờ thác nước này lại như thế.. Có điều Ba Tang à, sao anh lại phát hiện ra thác nước sớm 
như thế? Lúc anh nhắc nhở chúng ta tốc độ dòng chảy đã thay đổi bao nhiều đâu chứ? " 


Ba Tang đáp: "Bụi nước, dòng thác làm tóe lên bụi nước, khiến bầu trời phía trên nó thay đổi 


Trang 238/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mày sắc, không khó phát hiện lắm. Vả lại, lòng sông hẹp như vậy bọn chúng căn bản không thể 
chuuển hướng, nhất định là sẽ xông lên phía trước chúng ta thôi." 

Con thuyền lại tiếp tục trôi xuống hạ lưu, bốn người ngồi trên thuyền tự kiểm tra qua loa tình 
trạng thương tích của mình, đa phần đều chỉ bị đạn sượt qua, người duy nhất trúng đạn là Nhạc 
Dương, có điều anh ta cũng may mắn, viên đạn bắn trúng vào con dao đeo ở hông, Nhạc Dương 
lấy con dao hiệu Elk của Mỹ nhặt được lúc nãy thay cho con dao săn chất lượng kém bị đạn bắn 
cho biến cả hình dạng kia. 


Một giờ đồng hồ tiếp theo cả bọn chẳng ai còn tâm trạng ngắm phong cảnh trên đường nữa, cứ 
cật lực chèo xuôi dòng nước, đi thêm chừng mười cây số nữa, rồi tìm lấy một vùng nước nông, 
xuống thuyền lên bờ. Bốn người kéo thuyền lên bờ, ngụy trang rồi đánh dấu cần thận, xóa sạch 
dấu chân, phun vào không khí một loại chất khí làm rối loạn khứu giác chó săn, xong hết tất cả 
mọi việc, cả bọn mới kéo lê thân thể đã mệt mỏi rã rời, vác trên lưng những chiếc ba lô to 
tướng, đi sâu vào trong rừng. 


Nhạc Dương nhìn sắc trời, thấy trăng đã treo lơ lửng phía xa xa, nhưng nền trời vẫn như ban 
ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn màn đêm buông xuống cả, liền tự tin nói: "Cho dù 
chúng đã nhận được tin tức, thì chắc cũng không đuổi theo luôn lúc này được đâu." 


"ỪÙm." Trác Mộc Cường Ba tán đồng. Bốn người đều biết, tuy trời tối rất muộn, nhưng chỉ cần 
sập tối một cái, những người có kinh nghiệm đi rừng sẽ không lựa chọn lúc ấu để đi sâu vào khu 
rừng không người lai vãng, vì có rất nhiều động vật ăn đêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi 
săn, bọn chúng sẽ mang đến cho những kẻ không mời kia hậu quả cực kỳ nguy hiểm. 


Thực vật trong rừng nhiệt đới cực kỳ phức tạp, tuy đã điều tra rất kỹ càng, nhưng đứng giữa khu 
rừng chiếm tới bảu mươi phần trăm các loài thực vậu trên thế giới, bốn người vẫn không thể gọi 
tên hầu hết các loại thực vật được. Những thân cây thắng đứng đẹp thanh thoát, những thân câu 
khổng lô tán to như cái ô, cành lá đan xen, khiến sắc trời vốn mới gần hoàng hôn cơ hồ như đã 
vào buổi tối chạng vạng. thi thoảng trong những bụi câu rậm rạp lại vang lên một hai tiếng kêu 
của loài động vật không biết tên, có tiếng văng vắng kéo dài, có loài cao the thé, lại có tiếng 
trầm đục khàn khàn, các loại âm thanh hòa thành một, không hỗn tạp cũng không rối loạn, mà 
là lúc trằm lúc bổng, hết đợt này tới đợt khác, tựa như một bản giao hưởng của thiên nhiên. 
Nhưng trong phạm vi khoảng hai mươi bước xung quanh bốn người thì lại cực ít nghe thấy tiếng 
động vật, họa hoằn mới nghe gió thổi cỏ lau, một bóng đen chạy vụt qua một cái, chẳng qua chỉ 
là các loài động vật nhỏ chạy biến về hang. Các sinh vật của rừng già đều ấn nấp trong bóng tối, 
cảnh giác quan sát những người khách thần bí lần đầu tiên đặt chân đến chốn nàu. 


Bốn người đi theo đội hình hình vuông, Trác Mộc Cường Ba ởi phía trước, Trương Lập, Nhạc 
Dương phụ trách hai cánh, Ba Tang đoạn hậu, làm như vậy chủ vếu là để đối phó với những 
tình huống khẩn cấp như dã thú lớn tấn công hay bất ngờ gặp phải đột kích. 


Sáng sớm hôm nay họ tới Quito, sau đó lại ngồi xe tám tiếng đồng hồ tới Putumavo, rồi ngay 
lập tức đi mua một lượng lớn đồ đạc, kế đó là đụng độ với bọn buôn ma túy và quân du kích 
Colombia, đến cả cơ hội dừng lại lấu hơi cũng chẳng có. Dù bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba 
ai nấy đều cương nghị rắn rỏi như đúc từ sắt thép, lúc này phải vác trên lưng ba lô nặng đến ba 
bốn chục cân, cũng thấu nặng đến thở chẳng ra hơi. Trương Lập nghiến răng nói: "Dừng lại 
được chưa vậy? Rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa? Hình như lúc chia đỏ không được chuẩn lắm 


Trang 239/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì phải, tôi thấy ba lô của tôi nặng hơn của các anh hay sao ấy nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không phải bị ngấm nước đấy chứ? " Ba lô leo núi của bốn người đều 
là loại hai lớp phéc mơ tuya, lại làm bằng chất liệu chống nước, nhưng vừa rồi rơi xuống thác 
nước rất lớn, ba lô bị ngấm nước cũng không phải chuyện lạ. 


Nhạc Dương lắc đầu: "Chưa được, chỗ này vẫn còn gần chúng ta lên bờ quá, nấu cơm sẽ bị phát 
hiện ngay." Đốt lửa nơi hoang dã, gần như không thể không có khói, mà luồng khói bốc thẳng 
lên trời đương nhiên là mục tiêu lộ liễu nhất, vì vậu cả bọn cần phải chọn nơi nào thật sâu trong 
rừng, để tán lá làm nhạt bớt khói bếp, kẻ thù ở đằng xa khó phát hiện. Hơn nữa, nơi cắm trại 
cũng phải chọn rất kỹ lưỡng, trong rừng mưa nhiệt đới này, những loài sinh vật có độc không 
biết tên đã tới bảy tám chục rồi, lại còn cả vô số động vật ăn thịt hung dữ nữa, chỉ cần hơi bất 
cần một chút, là sẽ nguụ hiểm đến tính mạng ngau. 


Đi sâu vào rừng, sắc trời tối hắn, Nhạc Dương đưa mắt ngắm tình thế xung quanh, Trương Lập 
thì đi đo khoảng cách giữa các gốc cây to, Nhạc Dương hỏi: "Cắm trại ở đâu được không nhỉ? " 


Trương Lập ném bịch cái ba lô đã như gánh nặng ngàn cân trên lưng xuống, thở phào một hơi 
nói: "Không sai, chính là chỗ này rồi." Bốn bề dàu đặc những câu cao mấy chục mét, dưới gốc 
lại có bụi cây thấp, đa phần đều là loài thực vật có gai, xen lẫn vài thứ cỏ hoang vô danh, cao 
chưa đầy gang tay. Trong hoàn cảnh thế này, động vật ăn thịt cỡ lớn không thể nào xông qua 
được bụi câu, mà bọn động vật bò trườn như rắn hay trăn cũng không có chỗ nào ẩn mình, ít 
nhất thì nguy hiểm do động vật trong rừng gây ra cũng được giảm xuống mức thấp nhất. 


Quần áo mặc trên người đã khô từ nãy, vũ khí và các thứ trong ba lô giờ chỉ cần hong qua một 
chút là được, là có thể sử dụng bình thường. Đặt ba lô xuống, bốn người như lũ trẻ đi du xuân, 
quên cả mối nguy bị truy đuổi, bắt đầu phát tiết nốt chút sức lực còn sót lại, Trương Lập và Nhạc 
Dương cầm dao pha ởi phạt cây bụi, tạo thành một không gian vừa đủ hoạt động, đồng thời 
dùng bùn đất và cành cây đắp bếp lửa; còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng chẳng nhàn 
rỗi, hai người đuổi bắt trong rừng một lúc, mang về một con chồn túi, vì không dám mạo hiểm 
dùng súng, nên họ đã dùng phi đao giải quyết nó. Lửa nhen lên, cành cây cháy kêu "lách tách 
lách tách", tuy không đủ gia vị, nhưng mùi thịt nướng cháy cũng đủ khiến người ta chảy nước 
miếng. Mặc dù trong ba lô có đủ loại thực phẩm ăn liền, thực phẩm đóng hộp hiện đại, còn có 
cả thành phẩm dinh dưỡng, nhưng theo kinh nghiệm trước nay, khi vẫn còn kiếm được đồ ăn 
nơi hoang dã thì tốt nhất nên cố gắng giữ lại những thực phẩm kia để đề phòng khi cần kíp. 


Nước lấy dưới sông lên trải qua ba công đoạn lắng, lọc, đun sôi, rồi vùi một nửa xuống bùn cho 
nguội hẳn, uống vào miệng mang theo cả mùi đất thoang thoảng, ngọt thấu tim gan. Trương 
Lập nằm dưới đất một lúc, tu hết nửa bình nước rồi bật người dậy nói: "Có thể cắm trại được 
chưa nhỉ? " Bốn người lại kẻ đứng người ngồi bắt đầu động chân động tay vào việc. 


Trương Lập lấy đồ nghề trong ba lô ra, chọn một cây to, đường kính khoảng trên dưới một mét, 
thân cây lên cách mặt đất mười lăm mười sáu mét mới bắt đầu rẽ nhánh, anh ta lấy dây thừng 
quấn quanh thân cây một vòng, rồi quàng vào sau lưng, hai tay kéo hai đầu dây, hai chân dùng 
sức đạp mạnh, mượn lực kéo của dây thừng để dứng vững trên thân câu, sau đó hai tau giật lên 
trên một cái, sợi thừng liền nhích lên trên một chút, rung một cái, nhích một bước, chẳng mấy 
chốc Trương Lập đã trèo lên lên được chỗ cách mặt đất chừng mười mét, chọn vị trí xong, anh 
ta lấy đinh tán đóng vào thân câu, hết đường ren, mũi nhọn của đỉnh tán bắt đầu xòe ra, cố định 


Trang 240/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thật chắc vào thân cây, kế đó anh ta lại ghép một ống hợp kim thép vào đầu kia của đỉnh tán, cứ 
thế nối từng đoạn từng đoạn một như nối ăng ten vậy. Ba người còn lại cũng chia nhau làm 9 
như vậy ở ba thân câu khác. Bốn ống thép gặp nhau ở khoảng không giữa bốn thân cây, tạo 
thành một hình chữ thập, sau đó lại có bốn ống thép khác quây bốn thân cây lại thành một hình 
vuông, Trương Lập tiếp tục trèo lên tới chỗ chạc ba rồi vòng dây trượt xuống, lấy ống chèn nối 
các ống thép lại với nhau, vậy là đã hoàn thành được một cái nền kiên cố treo lưng chừng. 


Nhạc Dương và Ba Tang chia nhau lấy dây mây dưới đất và trên các cây khác vắt lên khung 
thép, sau đó dùng luôn cành câu nhỏ vừa chặt chèn vào các khe hở, phun keo để cố định chắc 
chắn, Trương Lập đứng giữa nền dợm dợm nhảy vài cái, không thấy có cành cây và bụi đất rơi 
xuống, gật đầu tỏ ý được rồi. Bốn người bắt đầu dựng trại bên trên cái nền này, xong xuôi mọi 
chuyện, một căn lều cây ngụy trang rộng khoảng mười mét vuông đã hiện ra. 


Đối với người bình thường thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng với bốn người bọn 
Trác Mộc Cường Ba, dựng một căn lều giữa không trung như vậy và dựng trại dưới mặt đất bằng 
phẳng chẳng có khác biệt gì cả, chỉ cần mười phút là đã xong toàn bộ. Nếu cần thiết, thậm chí 
họ còn có thể dựng lều ở độ cao ba bốn chục mét, thậm chí nổi lửa nấu cơm trên đó cũng được. 


Nhạc Dương phụ trách việc dọn dẹp, anh ta phải xử lý dấu vết của ngọn lửa trên mặt đất, sau đó 
phun lên bốn thân cây chỗ trên dưới lều trại hai mét một loại chất hóa học không màu để phòng 
ngừa côn trùng hoặc động vật có thể leo trèo gây hại đến lều trại của họ. Nhiệm vụ hoàn thành, 
anh ta tung mình nhảy xuống lều, bên cạnh lều trại còn để một đài quan sát rộng khoảng nửa 
mét vuông sát gốc câu. 


Lêu bạt được phun màu rằn ri, bên trên lại phủ một số vật ngụy trang, nhìn trông có vẻ cũng an 
toàn lắm rồi, nhưng Ba Tang vẫn kiên trì đòi để lại một người gác ở đài quan sát, anh ta chủ 
động nhận gác phiên đầu tiên, cảm khẩu Steur ra ngoài canh gác. Trong lều, ba người còn lại 
bật đèn lên, bắt đầu nghiên cứu bản đồ, vì bản đồ địa chất không được hoàn thiện tường tận 
lắm, nên họ còn phải kết hợp với ảnh chụp vệ tinh để xác định vị trí hiện tại của mình. Sau khi 
đối chiếu nhiều tấm bản đỏ, mấy người đưa ra phán đoán sơ bộ là mình đang ở trong lãnh thổ 
Ecuador, đồng thời xác định được phương hướng để ngày hôm sau tiếp tục lên đường. 


Bôn ba vất vả cả ngày trời, đáng lẽ phải vùi đầu lăn ra ngủ, nhưng ba người mệt mỏi rã rời mà 
vẫn không sao ngủ được. Trước đây họ cũng từng không ít lần vượt núi băng rừng, nhưng bị truy 
sát thế này thì đâu mới là lần đầu. Trong nhóm ngoài Ba Tang ra, đối với ba người còn lại, đâu 
tuyệt đối là những trải nghiệm hoàn toàn mới, kể cả Trác Mộc Cường Ba, tinh thần cả ba đều 
trong trạng thái hưng phấn pha lẫn chút kinh hoảng. Đây cũng là lần đầu tiên Trác Mộc Cường 
Ba cảm thấy bọn họ còn kém xa so với yêu cầu trong bất cứ tình huống nào cũng bình tĩnh 
không hoảng loạn, nói ngủ là ngủ ngay lập tức của Lữ Cánh Nam, song nghĩ lại thì những 
chuyện nàu cũng không phải là thứ các nội dung huấn luyện thường ngày có thể huấn luyện ra 
được. 


Ba người lại bắt đầu thảo luận những chuyện xảy ra trong ngày, trong đó từ ngữ xuất hiện nhiều 
nhất vẫn là bốn chữ "không thể hiểu nối". Không thể hiểu nổi tại sao người thổi rắn thần bí kia 
lại đột nhiên tấn công, không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên bị bọn buôn ma túy trong thành phố 
đuổi bắt, rồi vẫn là không hiểu nổi tại sao ở trong rừng cũng bị quân du kích đuổi. Bây giờ đã có 
mấy mạng người trong đội du kích tính nợ lên đầu họ rồi, gặp phải lũ hung ác có thù tất báo, mà 
lại bám nhẵng như đĩa này, bọn Trác Mộc Cường Ba đúng là đen đến hết cỡ. 


Trang 241/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Không thể hiểu nổi, " Trác Mộc Cường Ba nói, "thực ra từ khi tên kia xuất hiện ở trại huấn 
luyện tôi đã thấy không thể tin nổi rồi. Thử nghĩ xem, bọn chúng ở Khả Khả Tây Lụ, chúng ta ở 
Tây Tạng, cả hai đều là khu không người diện tích trên mười ngàn cây số vuông, vậy mà hắn 
cũng tìm được tôi, nếu dùng hai chữ "trùng hợp" để hình dung, không khỏi có phần hơi quá 
đáng phải không? " 


Trương Lập nói: "Phải đấu, tôi cũng cảm thấy chuyện này rắc rối quá." 


Nhạc Dương đã nghe Trác Mộc Cường Ba thuật lại chuyện ở Khả Khả Tây Lụ từ trước, lúc nàu 
lại hỏi thêm vài câu nữa, rồi phân tích: "Tôi nghĩ, chỉ có một cách giải thích là trả lời được câu 
hỏi này thôi." 


Hà, giải thích thế nào? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Nhạc Dương nói: "Bọn người truy đuổi các anh, chẳng phải cũng ở Khả Khả Tây Lý đấy hay 
sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm: "Ưm, cậu nói tới” 


Nhạc Dương nói: "Có thể là chúng đến Khả Khả Tây Lý tìm bọn săn trộm Hồ Lang để hợp tác, 
bọn săn trộm chẳng qua cũng chỉ vì lợi lộc, đứng trước lợi ích lớn hơn, tất nhiên là chúng sẽ su 
nghĩ. Bọn người kia từ đầu vẫn theo dõi quan sát chúng ta, như vậy thì tên săn trộm kia có thể 
phát hiện ra căn cứ địa của chúng ta cũng chẳng có gì là lạ nữa. Có lẽ là hắn không nhịn được 
muốn đơn độc kiếm Cường Ba thiếu gia báo thù nên mới để lộ thân phận. Chỉ có cách này mới 
giải thích tại sao hắn tìm được trại huấn luyện của chúng ta, tại sao lại biết tên Cường Ba thiếu 
gia, còn chuyện tại sao hắn trở nên mạnh như thếchắc không phải là cũng được huấn luyện 
giống chúng ta đấy chứ? " 


Trương Lập gật đầu: "Ừm, chuyện này cũng có khả năng lắm." 


Nhạc Dương lại nói tiếp: "Hơn nữa, nếu tên săn trộm kia không phải là tình cờ ghé qua, mà là 
cố ú đến thăm dò, nói không chừng, chuyện chúng ta vừa đến châu Mỹ đã bị quân du kích tấn 
công, cũng liên quan tới bọn chúng cũng nên.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thế nhưng, nếu giả thiết của cậu là hợp lý, thì bọn chúng để quân du 
kích cản trở chuyến đi châu Mỹ của chúng ta được lợi gì chứ? ” 


Trương Lập lên tiếng: "Liệu có phải là muốn mượn tay quân du kích để loại trừ những kẻ cạnh 
tranh tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu như chúng ta hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Chắc là không đâu, dựa vào hành vi trước đó của chúng, khả năng 
chúng muốn lôi kéo chúng ta hơn nhiều, bằng không chúng đã giải quyết chúng ta từ lúc ở Khả 
Khả Tây Lụ rồi, hà tất phải tốn công bố trí cho quân du kích ra tay làm gì. " 


Nhạc Dương nói: "Tình hình trong chớp mắt đã biến đổi khác trước cả vạn lần, không thể loại 
trừ khả năng Trương Lập vừa nói được. Lúc trước ở Khả Khả Tây Lý là Cường Ba thiếu gia đơn 
độc hành động, khả năng chúng muốn lôi kéo thiếu gia lớn hơn một chút. Còn bây giờ chúng ta 
đã là nhóm đặc biệt của nhà nước thành lập, muốn lôi kéo cũng không thể lôi kéo nữa rồi. Hơn 
nữa chúng ta không biết chúng đã tìm hiểu được gì từ người điên bị bắt cóc kia, giờ thì khả năng 
muốn loại trừ chúng ta lại lớn hơn một chút đấy. Còn nữa, đầu mối trong tau chúng chỉ sợ không 


Trang 242/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải chỉ có một người điên kia thôi đâu, chúng ta chẳng biết gì về chúng, không biết chúng đã đi 
tìm Bạc Ba La thần miếu được bao lâu, cũng căn bản không biết trong tay chúng có bao nhiêu 
đầu mối rồi nữa. Nhưng tôi thì tin chắc, tổ chức không thể nào không điều tra một nhân vật 
quan trọng như thế, có thể là ngay từ lúc đội chúng ta được thành lập, tổ chức đã điều tra đám 
người mà các anh đụng độ phải kia rồi ấu chứ." 


Trương Lập nói: "Nhưng lúc huấn luyện, chúng ta có nghe thấy chút phong thanh gì đâu? " 


Nhạc Dương cười hì hì nói: "Có thể tổ chức cho rằng còn chưa tới thời điểm thích hợp để công 
bố. Tóm lại, tổ chức có suy nghĩ của họ, còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta không hiểu nổi 
đâu. Còn nữa, Trương Lập, anh có cảm thấy lần này giáo quan có gì đấy khác với những lần 
trước không? " 


Trương Lập nói: "Khác thế nào hả? " 


Nhạc Dương đáp: "Không nói được, những suy đoán này vốn không nên lấy làm suy luận mà nói 
ra, nhưng đích thực là rất khả nghi. Tôi nhớ hồi trước khi giáo quan huấn luyện chúng ta ở đội 
trinh sát, đấu mới là quyên uy tuyệt đối chứ, nói một không bao giờ nói hai, nói là làm, làm là ra 
hiệu quả. Nhưng trong đợt huấn luyện đặc biệt này, tôi cứ thấy giáo quan không thoải mái lắm 
thì ph ải, hình như có lúc cô ấy huấn luyện mà không theo ý chí của mình ấy. Anh cũng thấy rồi 
đấy, giáo sư Phương Tân đề nghị nhân tính hóa quản lú, vậu mà cô ấy cũng đồng Ú, cảm giác 
câu thúc này cứ như thể trong đội ngũ của chúng ta, còn một người khác, mà đó mới chính là 
người thức sự ra hiệu lệnh ấy." 


Trương Lập nói: "Ý anh muốn nói, vị tổng chỉ huy đích thực từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện 
đã dùng một thân phận khác để nhập vào trong đội ngũ của chúng ta rồi? " Nói xong, liền nhìn 
Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt đây nghi hoặc. 


Nhạc Dương nói: "Đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, đừng có mà lấy ra suy nọ luận kia đấy. Có 
điều nói đi cũng phải nói lại, không phải là anh đấy chứ? " 


Trước ánh mắt chăm chú của Nhạc Dương, Trương Lập ưỡn ngực, sửa vạt áo ngồi thẳng lên nói: 
"Khu hụ, ừm, không ngờ, không ngờ lại bị cậu nhìn ra” Lời còn chưa kịp chấm dứt, Nhạc Dương 
đã bồi thêm một câu: "Có điều nhìn anh không giống lắm, có thể loại trừ khả năng này." Trương 
Lập liền như con chọi bại trận, lập tức rũ xuống. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nói: "Còn một điểm nữa rất khả nghi. Khi tuyên bố lần khảo 
hạch giữa kỳ này với chúng ta, Lữ Cánh Nam đã nói, nếu không may bị tên săn trộm kia nghe 
được tin tức chúng ta tới châu Mỹ, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp phải trở lực rất 
lớn, hơn nữa, còn phải đi trước chúng một bước nữa. ” 


Trương Lập nói: "A, tôi nhớ ra rồi. Tôi còn nói, lẽ nào bọn chúng muốn lấy chúng ta ra luyện 
tậpmẹ của tôi ơi, không phải là tôi đã nói đúng rồi đấy chứ? " 


Nhạc Dương nói: "Ừm, câu nàu đích thực rất đáng nghi, lúc ấu tôi cũng nghỉ ngờ rồi, chỉ là sau 
đó phải thu thập dữ liệu, nên tạm thời gác nó sang một bên rồi quên béng đi mất. Giờ nghĩ lại, 
lúc đó chắc là giáo quan đã vô ú, à không, có thể là cố ý ngầm ám thị cho chúng ta điều gì đó. 
CÔ ấu không nói hết, cũng không nói rõ, điều nàu mặc khác cũng phản ánh rằng người quuết 
sách kia, đang ở trong đội ngũ của chúng ta.” 


Trang 243/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nói: "Người đó là ai nhỉ? Lẽ nào là chú Mao Lạp? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Điều này không quan trọng, vấn để mấu chốt là câu nói của cô ta, rốt 
cuộc ám chỉ điều gì vậy? Nhạc Dương, cậu phân tích thử xem nào." 


Nhạc Dương nói: "Đôi câu ba lời, chỉ dựa vào câu đầu tiên thì khó mà suy đoán ra được điều gì, 
nhiều lắm thì cũng chỉ là ám thị mức độ nguy hiểm của hành động lần này là cực kù cao, đến giờ 
câu nói này cũng đã được kiểm nghiệm rồi. Mấu chốt nằm ở câu thứ hai, cần phải đi trước 
chúng một bước? Cần phải, là để nhấn mạnh, đi trước, cúng là nhấn mạnh, bọn chúng, bọn 
chúng là ai? Nếu ghép với suụ đoán trước đó của tôi, bọn chúng có lẽ chính là đám người đã truy 
kích anh và Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý và hợp tác với tập đoàn săn trộm Hồ Lang, 
chúng ta có thể giả thiết đám người này là đối thủ số một đi. Giáo quan liên tiếp sử dụng hai từ 
ngữ nhấn mạnh để nói về bọn người này, chứng tỏ cô ấy rất trọng thị đối thủ số một này của 
chúng ta, bọn chúng, e là còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói 
những gì chúng ta gặp phải hôm nay đều là thủ đoạn mà đối thủ kia sử dụng, vậy thì bọn chúng 
chẳng những có thể kiếm được vũ khí trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục, mà còn điều động 
được cả quân du kích và bọn buôn ma túy tận Colombia xa xôi, thật là đáng sợ quá. Còn nữa, 
phải đi trước chúng một bước, câu này thì thật rõ là kỳ quái. Nội dung khảo hạch của chúng ta 
chỉ có băng qua rừng già, mà đối thủ thì chẳng có lú do gì vào rừng xem ai chau nhanh hơn với 
chúng ta cả. Tổng kết lại, dựa vào câu nói của giáo quan chỉ có thể đưa ra mấy kết luận sau đâu: 
Thứ nhất, đối thủ số một của chúng ta rất có thể đã hợp tác với bọn săn trộm Hỏồ Lang ở Khả 
Khả Tây Lụ, hoặc là đã thu phục chúng; thứ hai, đối thủ của chúng ta tương đối đáng sợ, phạm 
vi thế lực và quyền lực chúng nắm trong tay hiện đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta rồi; 
thứ ba, giáo quan có chuyện đang giấu giếm chúng ta, lần này tới châu Mỹ, e rằng không đơn 
giản chỉ là băng rừng thôi đâu." 


Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi thở dài, chỉ dựa vào một câu nói mà suy luận được tường tận 
đến thế, lại còn nói chỉ có mấy kết luận thôi, Nhạc Dương quả thực khiêm tốn quá đáng rồi, hơn 
thế, cả ba kết luận này, điều nào cũng hết sức hợp lý nữa. Lữ Cánh Nam có trong tay bao nhiêu 
tư liệu liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, vậy mà không hề nói cho bọn gã biết, đây không 
phải có chuyện giấu giếm thì là gì? 


Trương Lập lại nói: "Kết luận thứ nhất và thứ hai của cậu còn nghe được, nhưng cái thứ ba thì 
hừm, chúng ta tới châu Mỹ chỉ có nhiệm vụ băng rừng trong mười ngày thôi mà, chứ còn có gì 
nữa đâu? ” 


Nhạc Dương nói: "Điểm này thì tôi không rõ, xem ra có vẻ nhóm chúng ta không nhận được 
mệnh lệnh gì khác, nhưng còn nhóm giáo sư Phương Tân thì sao? Bọn họ xuất phát sớm hơn 
chúng ta, ai biết được họ có nhiệm vụ gì mới hau không chứ? Còn đầu mối này à, chỉ còn cách 
từ từu phát hiện trong lúc băng rừng thôi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tổ kia do giáo sư Phương Tân dẫn đầu, lý đâu lại giao nhiệm vụ đặc 
biệt cho họ mà không giao cho chúng ta? ” 


Trương Lập cũng lanh chanh nói thêm: "Vả lại có thể có nhiệm vụ đặc biệt gì nữa chứ? Chẳng 
qua chỉ là một bài thi có tính chất tổng hợp thôi mà, chứ việc của chúng ta là tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu, nói thế nào thì cũng không thể bảo băng qua rừng già ở châu Mỹ liên quan tới tìm 
Bạc Ba La thần miếu phải không? " 


Trang 244/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương liếc Trương Lập với ánh mắt kỳ quái, nhướng mày lên nói: "Cũng có khả năng lắm 
à nha.” 


"Có cái đầu cậu ấy." Trương Lập kêu lên, "Ở đây là châu Mỹ, Bạc Ba La thần miếu ở tận Tây 
Tạng, cách mười vạn tám ngàn dặm, ở giữa còn cả một Thái Bình Dương. Xem ra cậu chẳng 
những biết suy luận, mà trí tưởng tượng cũng phong phú lắm." 


Nhạc Dương chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Đây chính là mấu chốt của vấn đẻ. Chúng ta huấn 
luyện lâu như thế, vậu mà những chuyện liên quan tới Bạc Ba La thần miếu tổ chức lại chẳng 
nói cho chúng ta biết được mấy. Như Cường Ba thiếu gia đã nói, khi nào đạt tới yêu cầu huấn 
luyện, họ mới cho chúng ta tiếp xúc với những chuyện liên quan tới thần miếu. Nói thực lòng, 
hồi trước tôi làm lính trinh sát cũng chưa bao giờ bị huấn luyện nghiêm khắc thế này. Bảo là 
không coi trọng chúng ta, thế sao huấn luyện nghiêm khắc thế; còn bảo họ coi trọng chúng ta, 
thì sao lại chẳng cho chúng ta biết gì về các tư liệu liên quan tới đích đến cuối cùng như thế." 
Nhạc Dương ngưng một chút rồi tiếp tục: "Nói đến Bạc Ba La thần miếu, Cường Ba thiếu gia, 
theo như tôi quan sát được, mỗi ngày anh đều bỏ ra một hai tiếng đồng hồ cùng giáo sư Phương 
Tân nghiên cứu nơi này. Có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc tòa thần miếu này là cái gì 
không? Tôi cũng muốn tìm hiểu xem đầu đuôi lai lịch của nó là thế nào nữa." 


Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nói đến cái Bạc Ba La thần miếu này, sợ là nói 
cả đêm cũng không hết được. Ngủ đi đã, sau này có thời gian tôi sẽ kể cho cậu." 


Cùng lúc đó, Gonzales liên lạc với Merkin, báo cho hắn biết quân du kích đã tổn thất nặng nề, 
tình hình lúc nàu không còn nằm trong khả năng kiểm soát của ụ nữa rồi, quân du kích đã nắm 
được các tư liệu liên quan đến bọn Trác Mộc Cường Ba, đồng thời ra lệnh truy sát, tát cả những 
chuyện này, Gonzales đều lực bất tòng tâm, chỉ còn biết xin lễi mà thôi. 


Sắc trời còn đen kịt, người trong lều đã ngủ hết, Ba Tang ở bên ngoài cũng ôm khẩu Stevr gật 
gà gật gù, bốn bề tĩnh lặng đến độ chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ở phía bên kia cánh rừng, 
chỉ cách lều của họ chưa đầy hai trăm mét, mặt trăng rải xuống một quảng sáng bàng bạc, dịu 
dàng phủ lên một gốc câu khổng lô. Trên thân câu dựng đứng ấy, một cảnh tượng khiến người 
ta phải rởn tóc gáy đang diễn ra. Nhện, đủ các loại nhện, con lớn to bằng bàn tay, con nhỏ chỉ 
như đầu hạt lúa mì; màu sắc cũng rực rỡ đủ kiều, đen thì đen nhánh lên như than đá, đỏ thì đỏ 
tựa máu gà muốn nhếu ra từng giọt, xanh lấp lánh u ám mà diêm dúa. Dường như chúng nhận 
được lời hiệu triệu chung nào đó mà kết đàn kết hội tới tham gia yến tiệc đêm nay, chỉ cha chỉ 
chit, chen chen chúc chúc, vây kín cả thân câu khổng lỏ. Cây này cao tới hơn hai chục mét, 
đường kính hơn hai mét, lúc này như khoác lên một tấm áo lông xù xì những nhện là nhện. 
Trên chạc ba, một bóng xám đang đứng sừng sững, không ngờ lại chính là Soares. Y lặng lẽ 
đứng đó, nhìn chằm chằm vào căn lều tối om phía trước, trong tay cầm một thiết bị nhỏ như 
cuốn sách, mỉm cười nói: "Ừm, ngụy trang cũng tốt lắm, dùng mắt thường thật không dễ phát 
hiện được chúng mày ở đâu." Con rắn tấn công Trác Mộc Cường Ba ở chợ chỉ để che mắt, điều 
ụ thực sự muốn là, cái đỉnh mũ bằng nhựa dẻo trong tay con Pucci, lúc Trác Mộc Cường Ba né 
đòn tấn công của con rắn, cái đỉnh mũ có thể chỉ đường kia đã gắn chặt dưới gót giàu gã rồi. 


Hoàn toàn không hề sợ hãi trước những sinh vật khủng khiếp xung quanh, Soares lầm bẩm nói: 
"Bọn chúng hình như đã rất mệt mỏi rồi thì phải, Pucci, ra tay lúc này, sợ rằng chúng khó mà 
sống nổi nhỉ? Chắc là chẳng tên nào sống sót đâu nhỉ? " 


Trang 245/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Con khỉ mặc áo ghi lê trên vai y đung đưa cành cây trên đầu, nhe răng kêu "khẹc khẹc" hai 
tiếng, mấy con nhện đứng không vững, bị lắc rơi bộp xuống đất. Soares hồi tưởng lại, không 
ngờ có thể khiến người như kẻ đó tỏ ra thành khẩn như vậy, không biết đám người này nắm 
được đầu mối gì mà làm kẻ ấy hứng thú đến thế. Soares không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại bất 
ngờ của Merkin mấy tháng trước 


"Alo, Kahn à, khỏe không? ” 

"Chẳng thế nào cả." 

“Tôi là Cáo Lửa." 

"Tôi biết, có gì thì nói đi." 

"Ùm, đừng có tỏ thái độ cự tuyệt người ta từ xa ngoài ngàn dặm như thế chứ, lần này tôi kiếm 


anh là có chuyện tốt đấy nhé. Tôi đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một hành động cực lớn, có 
thể còn kích thích hiểm nguy hơn lần bảy năm trước không chừng” 


"Xin lỗi, tôi không hứng thú” 

"Ô, đợi đã Cả nghiên cứu của mình anh cũng không hứng thú à? " 
"Anh muốn nói gì? " 

"Chất độc, cái nàu anh hứng thú không? " 

"Ở đâu? " 


"Nơi khởi nguồn của những kẻ luyện thú các anh, nói gì thì nói, trở về xem thử một chút cũng 
không quá đáng lắm phải không Người đó đã nói thế nào ấy nhỉ? Mấy ngàn năm nay đều sống 
cuộc đời ẩn dật cách tuyệt với thế giới, từng là nơi khởi nguồn của mọi bệnh tật và ôn dịch trên 
thế gian này, tập trung kỹ thuật bốn ngàn năm của nội tạng học phương Đông, có những cuộc 
chiến của các giáo phaïiar thần bí nhất, còn cả" 


"Kế hoạch gì? Muốn tìm cái gì? " 


"Tôi đã nói mà, tôi muốn tìm một ngôi thần miếu thất lạc, Bạc Ba La thần miếu trong truyền 
thuyết! " 


Suy đi tính lại, cuối cùng Soares đóng sập nắp cái hộp như cái lò hun trong tay phải lại. Mất đi 
mùi hương lạ, lũ nhện như sực tỉnh khỏi cơn mộng du, cả bọn kinh ngạc nhận ra, tại sao mình 
lại ở trên cái câu này nhỉ? Lại còn, lại còn ở trên cùng một cái câu với thiên địch nữa chứ Lũ 
nhện lập tức như giống bầy kiến vỡ tổ, nhanh chóng chạy tứ tán, còn có cả lũ nhện chuyên ăn 
nhện, chẳng hẻ khách khí xơi luôn những con nhện khác. Soares hình như chợt nhớ ra chuyện 
gì hứng thú lắm, nở ra một nụ cười khinh mạng: "Nhưng cũng không thể cho chúng thoải mái 
như vậy được. Pucci, đi thôi." 


Con khỉ mặc áo gi lê nhảy lên trước, tóm lấy một cành cây rồi thuần thục đu sang một cành 
khác, Soares lấu ra một cây roi dài, vung tau vù một cái, quấn chuẩn xác vào một cành cây khác, 
nhẹ nhàng đu người đi, bóng xám dưới ánh trăng tựa như một con dơi khổng lồ, trong cái thân 
thể gầu quộc kia, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng của loài mà quủ. 


Trang 246/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhưng Soares không biết một điều, ở trong lều trại, Trác Mộc Cường Ba vẫn mở trân trân hai 
mắt, chẳng có vẻ gì là đang ngủ, gã cảm giác nguụ hiểm, mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có! 
Cảm giác bất an rõ rệt cùng với sự căng thẳng thần kinh này, gã thật không biết phải hình dung 
thế nào, thậm chí cả tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh cũng trở nên đáng sợ. Gã không phải là 
người dễ căng thẳng, nhưng cảm giác nguy hiểm lúc này so với lúc gặp lũ chuột ở Khả Khả Tây 
Lý còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Có thể làm gã có cảm giác đó, chỉ có một lần đó, lần gã nhìn 
thấy đôi mắt như mắt rắn độc ấu. 


Cho tới khi Soares rời đi, cơ thịt dường như đang căng lên của Trác Mộc Cường Ba mới chùng 
dãn, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã thấy dường như tảng đá đè nặng trên tim 
mình vừa rơi xuống, nhưng quần áo thì đã ướt đẫm mồ hôi. 


Chú Thích 


1. Hậu duệ của vua Thổ Phỏn, Tùng Tán Can Bố đã chạu đến Tâu Tạng sau khi Thổ Phồn bị diệt vong 

2. Assis: tên một khu tự trị ở Brazil 

3. Một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, cổ dựng, khu kết, được biến tấu từ trang phục mà người Mãn 
cưỡng bức người Hán mặc trong giai đoạn đầu của triều Thanh. Tại hội nghị APEC năm 2001, các vị nguyên thủ 
quốc gia đã mặc loại trang phục nàu 

4. Thành phố tự trị thuộc tỉnh Narino, Colombia 

5. Thủ đô của Ecudor 

6. Ngôn ngữ của người Anh điêng ở Nam Mụ, được sử dụng ở Peru, Ecuador, Bolivia, Chile và Argentina 


7. Chỗ bảy tấc tính từ đầu rắn, là điểm yếu nhất của loài rắn 


Trang 247/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương © - Nguy Điểm Trong Rưng 


Dọc đường toàn những bụi gai, hoặc những thân câu khổng lỏ đổ ngang xuống chặn đường, trên 
những chỗ cành cây rẽ nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những 
ánh mắt không thân thiện, các động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoảng, hoài 
nghi, tham lam dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung một trăm hai mươi phần 
trăm tinh thân, chú ú ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ. 


Trốn chạy trong rừng sâu 


Đêm đầu tiên trôi qua bình yên và tĩnh lặng, không biết có phải vì mệt quá độ hay không, mà cả 
bọn đều ngủ rất sâu. 


Sáng sớm ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba bị tiếng hót lanh lảnh của một con chim không 
biết tên đánh thức, khi gã thò đầu ra khỏi lều, Ba Tang đã không còn ở trên đài quan sát nữa. 
Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, bởi để đề phòng lúc gác đêm ngủ gật rơi xuống dưới, Ba 
Tang đã buộc dây an toàn rồi, giờ cả dâu an toàn cũng chẳng thấy đâu nếu không phải Ba Tang 
tự động trèo xuống đi đâu đấy thì thật khó mà tưởng tượng nổi anh ta đã gặp phải chuyện gì 
nguy hiểm. Trác Mộc Cường Ba đá đá vào Trương Lập và Nhạc Dương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, 
gọi: "Dậy nhanh lên, không thấy Ba Tang đâu nữa rồi! " 


Trương Lập xoa xoa đầu vai bị đá phải, bộ mặt như muốn nói, người ta đang ngủ ngon thì phá 
đám, nghiêng người sang một bên, có vẻ như không muốn dậy, còn Nhạc Dương thì nhập nhèm 
mở mắt, kế đó giật nấu người lên như bị rắn độc cắn phải, trợn mắt lên hô vang: "Gì hả! Không 
thấy Ba Tang đâu hả! Anh ta bị con gì ăn mất rồi? " Trương Lập cũng hốt hoảng sực tỉnh. 


Ba người thả dâu xuống mặt đất với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng ngay sau đó phát hiện ra 
Ba Tang đứng ngay bên dưới căn lều cây, trên người không một vết xước, hai tay đang bưng 
một nổi nước, xem ra đã chuẩn bị đun nước nấu cơm rồi. Trương Lập ngáp một cái rõ to, nói: 
"Ôi chà, Cường Ba thiếu gia anh cũng thật là, sáng sớm đã làm ẩm ï lên rồi. Cả cái cậu Nhạc 
Dương này nữa, vừa nghe bảo người ta không thấu đâu nữa đã nghĩ đến bị con gì ăn mất rồi, 
khu rừng nàu mà đáng sợ thế thì các bộ tộc sống trong đây đã chết toi hết từ đời nào rồi còn gi! 


H 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Sao anh lại tự ý xuống một mình như thế? " 


Ba Tang đáp: "Tôi thấu các cậu ngủ sau quá nên cũng chẳng gọi." Trác Mộc Cường Ba nhìn nồi 
nước trong tay Ba Tang, rồi không nói thêm gì nữa. 


Để tranh thủ lên đường trước khi bị kẻ địch phát hiện, ăn sáng xong, bốn người liền mau chóng 
thu dọn hành trang, chở lại chỗ giấy thuyền. Thế nhưng lúc bỏ các vật ngụy trang đi, cả bốn đều 
ngần người ral 


Kú hiệu đúng là ở đây, ngụy trang cũng do chính tay họ làm, không hề có dấu vết nào chứng tỏ 
đã bị dịch chuyển, thế nhưng thế nhưng, không thấy thuyền đâu nữa! Chuyện hoang đường thế 
này còn tác động đến họ mạnh hơn cả trực tiếp gặp phải kẻ thù nữa. Chuyện này thật kỳ dị quá 


Trang 248/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sức, kỳ dị đến độ khiến người ta hoàn toàn không thể lý giải nối. Nếu nói đã bị kẻ thù phát hiện 
và mang thuyên đi nơi khác, vậy thì những dấu hiệu đặc thù kia khẳng định đã bị chúng phá 
hoại, chẳng hạn như nhưng sợi dâu trong suốt nhỏ như sợi tóc buộc trên các cành là ngụy trang, 
hoặc hình dạng những chiếc lá đã bị phun keo dính thể rắn trên mặt đất, những thứ này một khi 
đã bị phá hỏng, kẻ địch sẽ không thể nào khôi phục lại được. Nhưng sự thực lại chứng minh, 
mọi dấu vết ngụy trang đều hoàn hảo không chút tổn thất, nhưng thuyền thì đã không cánh mà 
bay, cơ hồ như chưa từng bao giờ có một chiếc thuyền ở đó vậy. Cả bọn còn đang mắt to mắt 
nhỏ nhìn nhau, vẫn là Nhạc Dương tâm tư cần mật có phát hiện trước. Ở vị trí vốn là của chiếc 
thuyền kia vẫn còn vương vãi lại một ít mạt gỗ nhỏ mịn như cát. Nhạc Dương nhúm một nhúm 
mạt gỗ lên, lấy đầu ngón tay quệt quệt, cảm giác thử xem mạt gỗ to nhỏ thế nào, rồi lầm bẩm 
nói: " Còn còn nhỏ hơn hạt cát nữa, nếu tôi đoán không sai, thuyền của chúng ta đã bị thứ gì đó 
coi là món điểm tâm mà xơi hết cả rồi. Nhưng làm gì có chuyện đó được cớ chứ! " 


Nghe Nhạc Dương nói vậy, những người còn lại mới sực tỉnh, Trương Lập nói: "Mối? " Bốn 
người đều biết, loài mối là cao thủ chuyên ăn gỗ. Tuy các động vật gặm nhấm như chuột đất 
cũng có thói quen gặm gỗ, nhưng mạt gỗ chúng để lại tuyệt đối không thể nhỏ mịn như thấy 
này được. 


Nhạc Dương nói: "Nhưng thông thường thì thuyền nào chẳng được ngâm qua hoá chất ngừa mối 
mọt đục rỗng, hơn nữa cả một cái thuyển to như thế, chỉ một hai tổ mối thì căn bản không thể 
ăn sạch sẽ thế này được. Nếu đúng là lũ mối đã ăn sạch cái thuyền này trong một đêm, vậy thì 
đêm qua ở đây ít nhất phải tập trung tất cả mối ở mấy cây số vuông quanh đây lại. Trong rừng 
nàu gỗ mục nhiều vô kể, cái thuyền của chúng ta lại chẳng có gì đặc biệt hết làm sao xảu ra 
chuyện như thế này được chứ? " Nghĩ đến cảnh cả con thuyền đều là lũ mối nhung nhúc, Nhạc 
Dương không khỏi rởn hết cả tóc gáu. 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Hoặc là còn sinh vật nào đấy mà chúng ta 
chưa biết tới. Thôi bỏ đi, dù thế nào thì thuyền cũng không còn nữa rồi, chúng ta đành nghĩ 
cách khác vậu, cố gắng tăng tốc tiến lên, tuyệt đối không để bị quân du kích đuổi kịp." 


Không còn thuyền, bốn người chỉ biết nhìn dòng sông mà thở dài. Trương Lập nói: "Làm bè gỗ 
được không? ". 


Nhạc Dương lắc đầu: "Điều kiện không cho phép, thứ nhất, phải chặt cây, như vậy sẽ bị kẻ địch 
đuổi phía sau phát hiện ra dấu vết. Thứ hai, bọn chúng đi xuôi dòng nước, thời gian không đợi 
người, chỉ sợ chúng ta chưa làm xong bè thì đã bị chúng đuổi kịp mất rồi. " 


Mất đi chiếc thuyền, tốc độ của họ rõ ràng giảm ởi rất nhiều. Trước tiên, cái ba lô leo núi nặng 
ba mươi cân trên lưng là khảo nghiệm lớn nhất, huống hồ, để tránh bị quân du kích phát hiện, 
họ không thể không rời xa bờ sông, đi trong rừng sâu một bước cũng khó nhấc nhân. 


Sâu trong rừng và ven bờ sông là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, âm u, ẩm thấp, nóng bức, 
bốn bề mù mịt hơi nước và bầu không khí khiến người ta thấy bất an. Dọc đường toàn những bụi 
gai, hoặc những thân cây khổng lô đổ ngang xuống chặn đường, trên những chỗ cành câu rẽ 
nhánh, trong từng bụi cỏ, phía sau những gốc cây, nơi nơi đều là những ánh mắt không thân 
thiện, các loài động vật đang ẩn nấp, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh hoảng, hoài nghi, tham lam 
dò xét. Bốn người lữ hành xa lạ buộc phải tập trung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần, chú 
ý ứng phó với đủ thứ sự việc bất ngờ. 


Trang 249/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chưa đi được một tiếng đồng hồ đã có người chịu không nổi. Nhạc Dương trẹo chân, đổ 
nghiêng người sang bên trái, Trương Lập đi sau đưa tay ra đỡ, kết quả là cả hai người cùng ngã 
nhào xuống. Nếu chỉ phải vác trên lưng vật nặng ba mươi cân đi đường, đối với họ vốn chẳng 
phải chuyện khó khăn gì, thế nhưng, dưới chân họ không phải là đường. Bùn đất bên dưới nhão 
nhoét, những loài cỏ hoang không biết tên kia đều ướt đẫm sương, vừa ướt vừa trơn, các lùm 
cây xung quanh đầy gai độc, chỉ hơi bất cần một chút là bị thương ngay, cảm giác đó, giống như 
đã mang trên lưng vật nặng ba mươi cân, lại còn phải khống chế thăng bằng trên mặt bằng cao 
thấp nhấp nhô, rồi phải tránh các loại chướng ngại vật nữa vậu. 


Trác Mộc Cường Ba thở hắt ra một hơi, không thể không nói: "Nghỉ ngơi một lát đã." Phía trước 
vừa hay có một câu to nằm ngang, bốn người dựa lưng vào gốc cây đó mà nghỉ. Ba Tang tính sơ 
qua chặng đường họ vừa đi được, kết quả thật khiến người ta hết sức chán nản, trong một tiếng 
đồng hồ, tổng cộng họ tiến lên được chưa đầy hai câu số, trong đó hầu hết thời gian là để phạt 
các bụi câu để mở đường và xua đuổi các loài động vật còn chưa lộ diện nhưng đã làm họ cảm 
thấy bị uy hiếp. Ba Tang gượng gạo vuốt vuốt bộ râu quai nón, nói: "Dựa theo tốc độ này, muốn 
đi hai mươi cây số một ngày là bất khả." Buổi đêm thì không thể lên đường, với tốc độ hai câu số 
một giờ, thì cần phải có cơ sở là không cần ăn uống không cần nghỉ ngơi, thể lực vĩnh viễn 
không tiêu hao, như vậy thì mới đi được hai mươi cây số trong mười tiếng đồng hồ. 


Nhạc Dương lấy bản đồ thực địa chụp bằng vệ tỉnh ra nói: "Nếu bản đồ của chúng ta chính xác, 
vậy thì khu rừng này dài ba mươi bảy cây số, rộng mười chín cây số. Vì chúng ta đi song song 
với bờ sông, nên là phải đi đoạn đường dài nhất, sau đó sẽ phải vượt qua một con sông rộng 
chừng mười mét, tiếp đó là một khu rừng khác." Khu vực này có nhiều sông ngòi chia rừng 
thành từng khoản như thửa ruộng, còn các con sông thì như những con đường đất nhỏ trên bờ 
ruộng, trải đi bốn phương tám hướng, giao nhau chằng chịt. Tiến về phía trước trong khu vực 
như vậy, đồng thời còn phải tránh né quân du kích đang lùng sục dọc theo các bờ sông, đâu phải 
chuyện dễ. 


Trương Lập mở la bàn bên trong đồng hồ ra: "Chỉ cần phương hướng không sai là đi ra được 
thôi, Mấu chốt là lúc vượt sông phải thăm dò cho rõ ràng trước đã, đừng để đang vượt sông thì 
gặp phải quân du kích, lúc ấy thì tệ lắm đấy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không cần lo lắng quá thế, xem quang cảnh trên đường chúng ta vừa 
đi qua, ở đây là khu vực không người, vậy có thể khẳng định là quân du kích không thông thuộc 
môi trường ở đây lắm, muốn tìm được chúng ta cũng không dễ thế đâu." Trương Lập gượng nói: 
"Hụ vọng là thế. m, mùi gì thế? Hình như là ở phía kia bay lại " 


Không nghi ngờ gì nữa, bọn Trác Mộc Cường Ba đã đánh giá thấp mức độ thông thuộc rừng già 
của quân du kích địa phương và những nguy hiểm tiềm tàng. Lúc này, trên dòng sông ven rừng, 
một chiếc thuyền máy chở người phần tử vũ trang đang chằầm chậm xuôi dòng, không có tiếng 
nổ của động cơ, tốc độ của con thuyền cũng không nhanh lắm. Tên mập Gonzales đã cởi bỏ 
những ngọc ngà châu báu đeo khắp người, quấn xunh quanh mình một băng đạn, một khẩu 
Minimi 1 được hắn dùng làm gậy chống xuống sàn thuyền. Vì áp lực từ nhiều phía, Gonzales 
không thể không đích thân dẫn anh em hỗ trợ quân du kích triển khai một cuộc truy bắt toàn 
diện. Mặt trời rực rỡ vừa lên cao, chiếu vào gương mặt tên mập, mồ hôi nhanh chóng chảy dài 
trên má hắn. Ngoài thuyền của hắn ra, còn khoảng mười mấy chiếc khác như vậy nữa, bọn 
chúng bắt đầu từ chỗ ca nô du kích bị huở, chia thành nhiều đướng tìm kiếm dọc theo bờ sông. 
Gonzales biết rất rõ, quân du kích trước giờ chưa khi nào bị người ta khiêu khích đến thế, lần 


Trang 250/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này thực sự là đã bị chọc giận rồi. 


"Dừng lại! " Gonzales vung tay lên, thuyền máy liền áp sát bờ theo hướng ngón tay hắn chỉ. Địa 
điểm giấu thuyền vốn được bọn Trác Mộc Cường Ba ngụy trang rất cẩn thận, lúc nàu đã biến 
thành tạm bợ nháo nhào. Dấu vết rõ rành rành như vậy, Gonzales nhận ra được từ ở đằng xa. 
Thân thể béo ¡ch của hắn không đợi thuyền dừng hắn lại, đã nhảy luôn xuống, nhanh nhẹn dịch 
chuyvển, lắc la lắc lư như con vịt chạu đến chỗ ngụy trang. Gonzales lấu súng khêều khêu đám 
cành cây, phát hiện ra những mạt gỗ nhỏ li tỉ khi, khẽ miết nhẹ một cái, con cáo già của rừng 
rậm này lập tức nói: "Báo cho các đội khác, có khả năng là thuyền của chúng bị hủy rồi, bốn kẻ 
này rất có thể sẽ chọn đi bộ băng rừng. Phong tỏa đường thủy khu vực này lại, chúng ta vào 
rừng lùng bắt bọn chúng." 


Lần theo mùi hương lạ, Trương Lập vòng qua thân cây to, chẳng mấy chốc đã thấy ngay một 
đóa hoa rực rỡ. Cánh hoa như tuyết mùa xuân, bọc quanh nhụy hoa màu vàng lúa, trông giống 
như một chén trà, những chiếc lá mảnh dài như cỏ tranh xòe ra hình mặt trời, thoạt nhìn cứ như 
một nàng công chứa yêu kiểu giấu gương mặt trắng như tuyết của mình trong cổ áo lông thú dày 
sụ. Đặc biệt là mùi hương, trong mát mà thấm đượm, tương tự như mùi hoa lan, khiến người ta 
đắm chìm trong sau mê trong hương thơm tự nhiên ấu. 


“Thơm quá." Nhạc Dương không nén được buột miệng khen. 


Ba Tang bỗng nhiên cảnh giác. Dõi mắt nhìn khắp bốn phía, xung quanh những cây to che 
khuất cả mặt trời, dây leo quấn chằng quấn chịt như lưới nhện, bùn đất dưới chân nhão nhoẹt 
ẩm ướt, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu xuyên qua những kẽ lá, rải xuống vài chấm vàng lốm đốm. 
Cảm giác đó là thế nào vậy? Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai, Ba Tang quay ngoắt đầu lại, 
nhưng chẳng phát hiện gì cả. Không, không đúng, âm thanh đó trực tiếp vang lên ngay bên tai 
anh ta, phải có đến mười mấy người, bọn họ là ai? Trong rừng vang lên tiếng bước chân lạo 
xạo, bọn họ đang chạy rất nhanh, thế nhưng, trước mắt làm gì có ai, lẽ nào là ảo giác? 


“Thơm quá, hoa gì vậy nhỉ? " Ai đang nói? Khi ngôn ngữ của nước N một lần nữa bị đánh thức 
trong sâu thắm tâm linh, Ba Tang kinh hoàng mở to hai mắt, đó là âm thanh vang lên trong tâm 
trí anh ta, những âm thanh sao mà quen thuộc. 


"Không muốn sống nữa hả, mau tranh ral Là loài hoa ăn thịt người đấy! " Lại là ai đang hét lên 
nữa? Ba Tang phảng phất như trông thấy một bóng người mờ nhạt đang vươn tay về phía đóa 
hoa đó, đột nhiên những chiếc là dài cả mét xung quanh đóa hoa bất ngờ khép lại, kẹp chặt ba 
người đứng gần nhất, vô số nhện đen bò ra những người kia dường như trúng phải thuật định 
thân, không sao cử động nổi, phải cứu lấy họ! Ba Tang bỗng nhiên sự tỉnh, là những chuyện xảu 
ra trong kú ức và chuyện đang xảy ra lúc này trùng lặp, anh ta nhanh chân xông lên trước. 


Trương Lập dấn thêm một bước nữa lại gần bông hoa đáng yêu kia, chợt bị Ba Tang kéo giật ra, 
lạnh lùng nói: "Không muốn sống nữa hải! Hoa ăn thịt người đấy." 


Trương Lập như bị giội một gáo nước lạnh, toán hết cả mồ hôi, nhìn lại, quả nhiên không sai, 
đóa hoa yêu kiểu xinh xắn kia và mùi hương mê đắm người ta ấu, chẳng phải chính là thủ đoạn 
mê hoặc những người vô tri của hoa ăn thịt người đấy sao? Còn những chiếc là dài cả mét nhe 
những móng vuốt kia và lũ nhện ăn thịt người đang ẩn nấp sau tán là chính là hung thủ giết 
người. Anh ta nhất thời sơ ú, suýt chút nữa là bị một trong những thứ quyến rũ chết người nhất 
Nam Mụỹ che tai bịt mắt, cũng may Ba Tang đã kịp nhắc nhở. Có điều mọi người đều chưa nhìn 


Trang 251/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy thực vật bao giờ, lúc lên mạng tìm kiếm lại không thấy tấm ảnh chụp nào, không ngờ Ba 
Tang vừa nhìn đã nhận ra ngay được. 


Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều quay sang nhìn Ba Tang với ánh mắt kinh ngạc, 
Trương Lập vỗ vỗ ngực nói: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đại ca Ba Tang, cũng may là anh 
nhắc nhở tôi, làm sao vừa nhìn mà anh đã nhận ra luôn được thế? " 


Trước ánh mắt dò hỏi của Trương Lập, Ba Tang vẫn lạnh lùng giải thích: "Tôi gặp rồi, ở nơi đó, 
tôi có hai đồng đội bị thứ ngày hại chết." Mọi người vừa hiểu ra, thì một tia nghi hoặc thoáng 
hiện lên trog đầu Trác Mộc Cường Ba. Nơi mà Ba Tang nói đến mọi người đều biết cả, nhưng 
chỗ ấy cực cao, đúng ra phải là trời băng đất tuyêt mịt mùng mới đúng, tại sao loại thực vật ăn 
thịt người của rừng nhiệt đới lại xuất hiện ở giữa cao nguyên được? 


Trác Mộc Cường Ba không kịp nghĩ thêm, chỉ nói nhanh: "Xem ra nghỉ ngơi vậy cũng tạm đủ 
rồi, tiếp tục lên đường thôi." Trong lòng gã bất giác có chút bất an: "Kù quái thật, tại sao lại có 
cảm giác như bị ai nhìn trộm vậy nhỉ? " Gã dõi mắt nhìn ra xa, ngoại trừ rừng cây che kín ánh 


mặt trời ra thì chẳng có gì khác nữa. 


Sau khi bọn Trác Mộc Cường Ba rời đi không lâu, một bóng xám dung dung bước tới trước bông 
hoa ăn thịt người kia, vươn tay không chút do dự hái đóa hoa nhỏ đang tỏa mùi hương đặc dị ấu 
xuống. Bị chạm phải, hoa mặt trời lập tức phát động phản công, những chiếc lá tỏa ra như tia 
nắng của nó bỗng nhiên khép lại, tựa như một cái bẫy chuột kẹp lấy kẻ hái hoa, đang tiếc là 
cánh tau đã đã rụt ra ngay lúc hoa mặt trời khép cánh lại. Kế đó, vô số nhện đen ẩn nấu dưới 
tán lá hoa mặt trời ùa ra với tốc độ kinh khủng, dấu hiện đặc biệt trên lưng lũ nhện đen làm 
người ta thoạt nhìn đã nhận ra được ngay - nhện "quả phụ đen" nổi tiếng thế giới. Bóng xám kia 
chẳng hề sợ hãi, hai tay như làm trò ảo thuật, chiếc túi chất dẻo to tướng loáng cái đã trùm cả 
đóa hoa lẫn vô số nhện đen vào trong, rồi chỉ nghe ụ nói như đang dạy dỗ đứa trẻ không chịu 
nghe lời; "Đêm qua tao mở tiệc, sao chúng mày không đến tham gia hả? Đừng có mà giảo biện, 
tao điểm danh đàng hoàng, rõ là không thấy chúng mày mà.” 


Mười phút sau, lại có thêm một nhóm người nữa đến nơi này. Khi thấy đóa hoa mặt trời kép lại, 
Gonzales cười gần nói: "Hừ, hình như chúng đã đụng phải thứ không nên đụng vào rồi. Khẳng 
định là có tên trúng độc, đuổi hết tốc lực cho tao." Kẻ truy bắt phát hiện được dâu vết kẻ thù, và 
người đi trước lủi thủi mớ đường, tốc độ đôi bên cánh nhanh quả thật quá xa. 


Ba Tang phạt đi một bụi cây bên cạnh, chau mày nói: "Có gì đó không ổn lắm thì phải." 


Cảm giác của Ba Tang không sai, từ khi vào rừng, khoảng cách tầm hai mươi bước xung quanh 
họ đều có một tiếng chim tiếng thú, nhưng ngoài hai mươi bước lại là cả một vùng hoa thơm 
ngào ngạt chim hót líu lo. Giờ đây phía sau họ im lặng như tờ, yên tĩnh đến nỗi làm người ta 
phải giật mình, rõ rang là có thứ gì đó khác buộc chúng phải câm lặng đang đuổi tới. 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm: "Có người đuổi tới rồi, nhưng không phải là cảm giác khi nãy, 
lẽ nào, còn có người nào khác ở phía sau chúng ta nữa à? Liệu là ai được nhỉ? ” 


Hiệu quả của đợt huấn luyện đặc biệt lập tức thể hiện, vừa phát hiện ra tình hình không ổn, bốn 
người lập tức quay đầu đi ngược lại, bước đi nhịp nhàng đến kinh người. 


Nhạc Dương nói: " Bây giờ làm sao đây? Chúng ta có khai chiến với chúng không? " Trương Lâp 


Trang 252/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giơ khẩu súng tromg tay lên: "Đương nhiên, chúng ta cũng là bị ép phải tự vệ mà thôi, lẽ nào lại 
đứng vên đây chờ chúng đến bắn chết. Không ngờ được huấn luyện đánh với quân địch giả 
tưởng mãi, lần đầu tiên dùng trong thực tế lại gặp ngay quân du kích Colombia." 


Nhạc Dương lo lắng nói: "Vậy không ổn lắm đâu, lần trước đã chết mấy người rồi, nếu tiếp tục 
thế này nữa, thù hận sợ sẽ càng lúc càng sâu, liệu có thành vấn đề quốc tế không nhỉ? " 


"Ngu xuẩn! " Ba Tang xốc cổ áo Nhạc Dương lên, gằn giọng nói: "Bây giờ không phải lúc cho 
cậu từ bị đâu. Là người ta muốn lấu mạng chúng ta đấy, lẽ nào chúng còn chịu nghe cậu giải 
thích nữa chắc! Mà cậu cũng có phải không biết đám du kích này là thế nào đâu, nói hay ho thì 
gọi là quân du kích, thực tế chẳng qua là băng đảng xã hội đên được quản lụ theo lối quân sự, 
buôn lậu, ma túu, đối kháng với chính phủ, có cái gì mà chúng không dám làm đâu! Còn chuyện 
chết người, mỗi ngày trong khu rừng này có ít người chết chắc, thế mà có ai hỏi tới đâu, cậu lo 
làm quái gì! ” 


Ba Tang buông tay, kéo xoẹt chốt súng cho đạn lên nòng, lại nói tiếp: "Nếu cậu còn giữ thái độ 
này đi đương đầu với bọn liều mạng kia, thì không chỉ một mình cậu chết thôi đâu, mà còn hại 
chết cả mọi người nữal " Dứt lời, anh trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, tỏ vẻ rất bất mãn với 
hành vi thả hổ về rừng của gã hôm trước. 


Nhạc Dương thoáng đỏ mặt vì thẹn, Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ba Tang nói không sai, đối 
với những kẻ như vậu không thể mềm lòng được. Chúng ta có thể không tàn sát bọn chúng, 
nhưng cũng không thể giảng đạo lý với chúng, đám người ấy chỉ tin vào thực lực, muốn chúng 
dừng truy đuổi chúng ta, trừ phi là làm chúng nhận thức được rằng chúng không đủ thực lực làm 
việc đó. Đi thôi, chuẩn bị phục kích! " 


Lúc nàu, họ đã cách chỗ cây bụi bị phạt chừng trăm bước chân, bốn người chia nhau tản ra nấp 
vào chỗ kín đáo, Trương Lập và Ba Tang lần lượt trèo lên hai cây to hai bên, Nhạc Dương nấp 
trong bụi rậm, còn Trác Mộc Cường Ba thì ấn mình phía sau một gốc cây lớn. 


Một lát sau, tiếng bước chân của năm sáu người vang tới, không nghe thấy tiếng chó sủa, bốn 
người thấy yên tâm hơn rất nhiều. Năm tên cầm súng đã tiến vào phạm vi tấn công. 


Năm tên kia đi thêm một đoạn nữa, bỗng phát hiện ra phía trước không còn đường đi nữa, một 
tên cất tiếng hỏi: "Phía trước hết đường rồi, thế còn bọn chúng đâu? " Tiếng súng lập tức vang 
lên. 


Khẩu Steur của Ba Tang vừa nổ đã có tên ngã xuống, viên đạn bắn vỡ xương sọ kẻ xấu số, nào 
tương lẫn máu bắn tung tóe, khóe miệng Ba Tang nở ra một nụ cười hiếm thấy, phẳng phất như 
lại trở về với những ngày tháng đẫm máu thuở xưa. Bốn tên còn lại tuy có kinh hoảng, nhưng 
bọn buôn ma túy đã hoạt động nhiều năm trong rừng sâu này cũng không phải đèn cạn dầu, hai 
tên lập tức lăn xuống đất, nhào vào bụi rậm, hai tên khác giơ sung lên khạc lửa về phí chạc ba 
nơi Ba Tang ẩn nấp, đoạn cũng tách ra. 


Nơi Ba Tang ẩn nấp cực kỳ có lợi với người phục kích, chỉ hơi chuyển mình một chit là đã né 
được luồng đạn, kế đó anh ta lại giơ sung, ngắm qua, kết thúc thêm một tên địch khác đang nấp 
trong bụi cây. Một tên nấp vào gốc sau gốc cây cảnh giác quan sát phía trước, nhưng lại không 
chú ý đến Trác Mộc Cường Ba đã ở sau lưng mình từ bao giờ, Trác Mộc Cường Ba hơi do dự, 
không dùng đao hay sung, chỉ chặt tau xuống. Tên kia chẳng kịp hự lên tiếng nào đã ngã qục 


Trang 253/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuống, tước vũ khí trong tay đối phương, Trác Mộc Cường Ba nhìn lại bàn tay mình, không biết 
nên cảm thấy mừng vui hay lo lắng trước hiệu quả của đợt tập huấn này nữa. 


Đột phá vòng vâu 


Trương Lập đã ngắm chuẩn một tên địch, nhưng trước khi ra tay, anh bỗng cảm thấy lạnh hết 
cả gáy. Trương Lập liếc mắt quét qua, chỉ thấy cành cây to bằng bắp tay trẻ con kia đang chầm 
chậm chuyển động, lớp vỏ cây lồi lõm gồ ghê hóa ra cũng chia thành những mảng hình củ ấu rõ 
rệt, đặc biệt là những vòng hoa văn một xám sậm, một xám nhạt kia cũng cuàng lúc càng thêm 
rõ rệt. Trương Lập cuối cũng kìm nén được nỗi kinh hoàng, quay phắt đầu lại, cái đầu rắn hình 
tam giác đó thập thò đầu lưỡi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh không chút thiện cảm. Khi nhận 
ra đâu chính là rắn hổ mang đầu nhọn, một trong mười loại thú độc nhất Nam Mỹ, Trương Lập 
căng thẳng đến suýt chút nữa thì rơi cả súng. Một người một rắn cứ gầm ghè nhìn nhau, dường 
như cả hai đều lấy làm bất an trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương. Cuối cùng mãi về sau 
mới lấu lại được bình tĩnh, Trương Lập lẩy cò súng, chẳng ngờ khẩu M4 tính năng ưu việt đến 
thế lại cĩng có lúc kẹt đạn. Ngón tay anh vừa nhích động, con rắn hổ mang kia cũng không chút 
khách khí ngoác cái miệng ra, hai chiếc nanh độc nhọn hoắt hăm he bổ tới bàn tay Trương Lập. 
Khoảnh khắc sinh tử ấy, Trương Lập chẳng suy tính gì nhiều nữa, liễển đâm cả khẩu M4 đang 
cầm vào đầu rắn, cả súng lẫn rắn cùng rơi xuống đất. 


Nhạc Dương bóp chặt khẩu súng đang cẩm trên ta, tên địch phía trước cứ ló ra ló vào, vẫn luôn 
nằm trong phạm vi hỏa lực của anh ta, nhưng Nhạc Dương không sao ra tau được. Từ trước tới 
nay, Nhạc Dương luôn được khen ngợi là lính trinh sát ưu tú bởi tài năng lần theo dấu vết thiên 
bẩm, nhưng đối với cuộc chiến chẳng đầu chẳng đuôi nàu anh không sao thấy thoải mái được. 
Không khát máu như Ba Tang, rốt cuộc anh làm vậy là để giữ mình, để tiêu diệt tội phạm, hay 
là để trừ bạo an dân? Anh cần phải tìm cho mình một số lú do hợp lý để nổ súng. Đúng lúc ấy, 
một vật bỗng rơi từ trên cao xuống, theo đó là tiếng kêu của Trương Lập: "Tránh ra, rắn độc! " 
Không chút do dự, Nhạc Dương lập tức lấu cò, cho tới khi con vật đang vặn vẹo trước mặt nát 
nhừ ra, không động đậy gì nữa mới thôi. 


Như vậy, Trương Lập và Nhạc Dương cũng lúc bị lộ mình, đạn của quân địch tức khắc bắn tới 
không chút thương xót, Trương Lập lách người ra sau tán câu, nhưng chỗ chạc ba nhỏ xíu chẳng 
chắc chắn gì lắm ấy bị quét cho một loạt đạn đã gãy lìa, Trương Lập nhảy vội nhảy vàng từ chỗ 
cao năm sáu mét xuống, tư thế vô cùng khó coi. Nhạc Dương thì lăn tròn dưới đất, luống cuống 
tránh đạn. Ba Tang tức giận ngoác miệng ra mắng: "Hai người các cậu! Làm cái trò gì vậy! " 
Khẩu Steur trong tay anh ta đang bắn từng viên một chuyển thành bắn cả tràng dài, một loạt 
đạn quét qua trúng phải quả lựu đạn giắt ngang hông một tên địch, tiếng nổ ẩm ẩm vang lên, 
mảnh đạn suýt chút nữa thì văng cả vào chính Ba Tang luôn. 


Kẻ địch dường như cũng đã ý thức được, Ba Tang mới là chủ lực của đám người này, anh ta vừa 
ló đầu ra, đã bị mấy loạt đạn ép rụt trở vào, kế đóa là một quả lựu đạn Mỹ rơi chuẩn xác vào 
đúng chạc cây anh ta đang nấp. 


Tiếng súng quen thuộc, tiếng lựu đạn nổ cũng quen thuộc, tầm mắt Ba Tang bỗng nhiên trở nên 
mơ hồ, khi anh ta đang cố sức nhìn rõ tình hình xung quanh, thì lại chỉ thấu những gương mặt 
hết sức thân thuộc, Bandaba, Ghidaba, Mada phải rồi, mọi người tau cầm súng, vừa rút lui vừa 
nổ súng phản kích, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là đang ở đâu? Thứ gì đang đuổi theo họ? Anh ta 
nhìn thấy những đồng đội quen thuộc, họ cũng đang ở trong rừng sâu, gương mặt mỗi người đều 


Trang 254/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tóat lên vẻ kinh hoảng, Câu ở đó cao hơn, to hơn, dày đặc hơn, thực vật toàn là những loại họ 
chưa bao giờ trông thấy, chúng còn đáng sợ hơn, hình dáng quái dị, phảng phất như đang cử 
động, dường như họ lạc vào khu rừng toàn cây ăn thịt người vậu. 


Khoảnh khắc trước khi quả lựu đạn phát nổ, Ba Tang lại lần nữa chìm đắm vào ảo giác, trước 
mắt anh ta, tất cả đều quá quen thuộc, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là lặp lại của 
quá khứ. Khi Ba Tang lắc mạnh đầu tỉnh táo trở lại, quả lựu đạn đã ở gần trong gang tấc. 


Nói là Ba Tang nhảy xuống nhưng xem ra anh ta bị nổ văng xuống thì đúng không, chỉ thấu Ba 
Tang lăn vào trong bụi cây, loáng cái đã biến mất. 


Tên địch còn lại dựa lưng vào thân cây, hướng về phía lùm cỏ, họng súng đã ngắm chuẩn vào 
Ba Tang từ trên cao nhảy xuống. Trác Mộc Cường Ba ở trên trái hắn, rút sao săn ra, "vù” con 
dao bắn vút đi, tên kia trung dao vào cổ tay, cả loạt đạt đều sượt qua bên người Ba Tang. Ba 
Tang đã lấy lại được bình tĩnh, họng súng liền xả ra lưỡi lửa phẫn nộ bắn cho tên kia nở hoa 
khắp người, cho tới khi băng đạn hết nhăn, Ba Tang mới dừng lại. Ba Tang lúc này quần áo bị 
cào rách bươm, máu lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt trông như hung thần ác sát. Trác 
Mộc Cường Ba thấy anh ta say máu như vậy cũng không khỏi ghê người, vội vàng nói: "Được 
rồi, giờ kẻ địch ở đây đã bị tiêu diệt hết, trước khi những tên còn lại kịp bao vây, chúng ta mau 
rút thôi. " 


Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương mặt mũi lem luốc lồm cồm đứng lên khỏi bụi rậm, Ba Tang 
lấu làm tức giận, bực tức quát: "Tay chân luống cuống, chẳng ra bộ đội đặc chủng cái giống gì 
cả! " Từ lúc nổ súng đến khi trận chiến kết thúc, cả quá trình diễn ra trong chưa đầy năm phút 
đồng hồ, ngoại trừ Trác Mộc Cường Ba khắc chế được một tên địch, Trương Lập, Nhạc Dương 
đều tỏ ra thất thố, so với biểu hiện lúc huấn luyện thì còn kém rất xa. 


Trác Mộc Cường Ba đi tới trước mặt Ba Tang nói: "Tuy đều trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng 
họ cũng như tôi, trước nay chưa từng nổ súng giết người bao giờ, chuyện này cũng không trách 
họ được." Ba Tang giận dữ trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, còn định nói gì đó, bỗng nhiên 
đấu mạnh gã sang một bên. Trác Mộc Cường Ba ngần người, sau đó nghe thấy tiếng súng, chỉ 
thấy đầu vai Ba Tang tóe máu, rồi anh ta ngã ngửa ra, con dao săn theo đó lao vút khỏi tay: 
"Hự' một tiếng, kẻ vừa nổ súng trúng dao ngay cổ họng, máu bắn vọt như suối phát ra tiếng 
"òng ọc", chỉ thấu máu vẫn nổi bong bong khí, nhưng nạn nhân thì đã không thể thở nữa, chẳng 
mấy chốc co rúm người lại ngã xuống chết nốt. Thì ra là tên bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho 
ngất xỉu lúc nãy, Trác Mộc Cường Ba dùng sức chưa đủ, hồi sau hắn tỉnh lại, mà gã thì sơ ý quên 
mất không lấy hết vũ khí trên người hắn. 


"Bị thương nặng không? " Trác Mộc Cường Ba định đỡ Ba Tang dậy thì bị anh ta thô lỗ đấy ra 
xa, rồi quát gắt lên: "Mẹ nó, giết người lại không giết chết! Anh làm đội trưởng cái mẹ gì thế! " 
Trác Mộc Cường Ba sầm mặt xuống, không nói gì nữa. 


Ba Tang ngồi dưới đất, thở hổn hến vì những ảo giác vừa trông thấy. Trương Lập tưởng anh ta 
bị thương nặng, liền đưa băng gạc cho, nhưng lại bị Ba Tang cự tuyệt. Ba Tang để tâm trí bình 
tĩnh lại, rồi tự xé cái áo đã rách bươm ra rịt vào cầm máu, nhìn con rắn hổ mang bị Nhạc Dương 
bắn cho đứt thành ba khúc, anh ta cười khẩu châm biếm "Bắn chuẩn lắm." Thực ra là muốn 
bóng bẩy bảo Nhạc Dương: Cậu chẳng bắn trúng tên địch nào hết. 


Nhạc Dương lật một cái xác lên, thấy trên người chết không có quân hàm gì, y phục cũng không 


Trang 255/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giống quân trang của đội quân chỉnh tê, liền nghi hoặc hỏi: "Không phải quân du kích à? " Ba 
Tang nghe tiếng, liền chụp lấy một thi thể bên cạnh, giật vạt áo hắn lên, sắc mặt lập tức đanh 
lại: "Là bọn buôn ma túy! " Theo những tư liệu họ tra cứu được, hình xăm rắn hai đầu này được 
thành viên của một tổ chức con nằm trong tổ chức của ba tên trùm ma túu hàng đấu sử dụng. 
Trong rừng rậm, quân du kích Colombia đương nhiên là thế lực lớn nhất, nhưng phạm vi hoạt 
động chủ vếu của chúng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Colombia, tuy nói là cũng tham gia trồng 
cấu, gia công vận chuyển ma túy, nhưng đối lập với chính phủ mới là mục đích của chúng; còn 
bọn buôn lậu này thì hoàn toàn khác, chúng dựa vào ma túy để sống, rừng sâu biên giới xưa na 
đều là con đường thích hợp nhất để chúng vận chuyển ma túy, bọn chúng ở trong nhưng khu 
vực được gọi là không người này thật chẳng khác nào như về nhà mình, lại còn có buôn bán qua 
lai với các bộ tộc người Anh điêng nữa. Nếu nói quân du kích là hổ là sói trong rừng nhiệt đới, 
thì bọn buôn ma túy lần mò khắp chốn, thế lực phức tạp đa đoan vươn dài đi khắp các quốc gia 
Châu Mỹ chính là cáo, là rắn của rừng già. Trong rừng nhiệt đới này, dâu dưa với chúng, so với 
đụng độ quân du kích còn khó chịu hơn nhiều. 


Quân du kích truy sát bọn Trác Mộc Cường Ba là vì bọn gã liên quan đến cái chết của các thành 
viên của chúng, còn bọn buôn ma túy nàu sao cũng gia nhập hàng ngũ những kẻ truy kích? Nhất 
thời cả bọn còn chưa kịp nghĩ xem là duyên cớ gì, tiếng súng đã lại vang lên. 


"A" một tiếng, lần này người trúng đạn là Nhạc Dương. Vài viên đạn bắn xuyên qua ba lô leo 
núi, trúng ngay mông anh chàng, cũng may là cái ba lô đã giảm bớt lực đạn nên mới không bị 
thương nặng. Đồng thời cả bốn người cùng hiểu ra, kẻ địch không chỉ có năm người, mà là chia 
thành hai nhóm, năm tên đi trước chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để dụ cho bọn họ để lộ hình tích. 
Không biết kẻ địch số người trang bị thế nào, bốn người vừa ngoác miệng ra chửi, vừa tản ra 
chạy trối chết. Trước khi đi, Trương Lập nấp sau gốc cây, rút một sợi chỉ ở chỗ rách trên áo ra 
buộc chốt an toàn quả lựu đạn trên tau một tử thi quàng vào một bụi câu buộc phải đi qua, tổng 
cộng mấy bảy giây đã làm xong một cái bẫu mìn đơn giản, hụ vọng có thể cản bước kẻ địch lại 
thêm một lúc. 


Gonzales quả không hổ là con cáo già của rừng nhiệt đới, dựa vào tư liệu Merkin cung cấp và tin 
tức ở Putumavo đưa về, hắn biết bốn người ngày chắc chắn có khả năng chiến đấu nhất định. 
Vừa tiến vào rừng, hắn lập tức dựa vào mật độ cây cối để phán đoán mục tiêu, phạm vi nhìn 
thấy được trong rừng vào khoảng trên dưới hai trăm mét, nên hắn chia thủ hạ thành hai nhóm, 
đi cách nhau năm trăm mét, phát hiện kẻ địch một cái là hô ứng được với nhau luôn. Phía trước 
vừa vang lên tiếng súng, nhóm của hắn liền chảm chậm lặng lẽ áp sát, kẻ địch ấn nấp rất tốt, 
nhất thời không thể nắm bắt được toàn bộ động hướng của đối phương, nên bọn hắn chỉ im 
lặmg quan sát. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ kẻ địch lại phản ứng thần tốc đến thế, vừa 
đụng độ đã giải quyết xong năm tên rồi, xem ra bốn người này không phải là hạng tầm thường. 


Hướng về phía bọn Trác Mộc Cường Ba bỏ chạy, Gonzales một tau cầm súng, một tau nâng 
băng đạn, thân hình mập lùn của hắn trong ánh lửa trở nên dũng mãnh mà hung ác. Gần trăm 
viên đạn đã sạch trơn, cũng không biết rốt cuộc bắn trúng được mấy người, Gonzales bắn đã đời 
xong mới ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh: "Đuổi tiếp! " 


Hai tên thủ hạ bên cạnh vừa chạy được vài bước, Gonzales chợt nghe một tiếng "cách" như có 
thứ gì vừa tuột ra, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể mập mạp lắn sang một bên như trái bong, 
kế đó chỉ nghe "ầm" một tiếng. Lúc Gonzales đứng dậy, đã có thêm hai tên hạ thủ nữa ngã 
xuống, một tên đứng gần đó vẫn chưa hết hoàn hồn, nói: "Đại ca còn đuổi nữa không? " 


Trang 256/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sắc mặt Gonzales dân chuyển sang màu xanh, đám thủ hạ cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo 
đến độ áp chế người khác đang tỏa ra trên người đại ca của chúng, cuối cùng, Gonzales lạnh 
lùng nói: "Phong tỏa đường sông, gọi trực thăng đi! " Nói đoạn, liền dẫn lũ tàn binh rút lui. 


Bụi gai chằng chịt, cây lớn cản đường, mãnh thú ấn mình, những thứ này đều không thể cản 
bước những kẻ đang chạy trốn, không thể nghĩ ngợi quá nhiều nữa, nếu muốn sống sót trong 
cánh rừng nhiệt đới nàu, vậy thì phải tranh đoạt thời gian với bọn người đang truụ đuổi phía sau 
kia. Tiếng súng đầu tiên vang lên, hẳn là đã thu hút các nhóm vũ trang ở khu vực quanh đâu lại, 
nếu muốn thoát khỏi cánh rừng này, thì buộ phải thoát trước khi kẻ địch phong tỏa đường sông, 
hình thành vòng vây khép kín. Quần áo bị móc rách, chân tay bị chà đến sưng rộp lên, ba lô sau 
lưng nặng như núi đa, những thứ này đem so với sinh mệnh cao quý thì có đáng là gì đâu chứ. 
Bốn người dường như đã chọn phải con đường cỏ cao, cây rừng lại dàu đặc, xem ra là khó đi 
nhất, nhưng đây mới chính là kết quả của một sự lựa chọn kỹ càng, mặc dù đi theo hướng Đông 
là sẽ tới được đích đến, nhưng đó lại là con đường dài nhất, thì buộc phải đi theo hướng vắt 
ngang mà thôi. Bọn truy đuổi phía sau không biết còn có bao nhiêu người, nhưng chỉ nghe tiếng 
súng sau lưng vang lên liên miên không dứt là biết hỏa lực của kẻ địch cực mạnh rồi. Bốn kẻ đào 
tấu đáng thương, thê thảm nhất là đến giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dường 
như từ lúc bước chân vào khu rừng này, họ đã bị sắp đặt sẵn cho số mệnh bị truy đuổi rồi vậu. 
Tuy trong lòng đều lấy làm bực tức bất bình, miệng thì không ngừng nguyên rủa mắng chửi, có 
người còn khập khà khập khiễng, nhưng tất cả đều chạy nhanh như bay. Dần dần phía sau 
không còn nghe động tĩnh gì nữa, tiếng súng dường như cũng dừng lại, nhưng bốn người đều 
không có ú định dừng chân, cả bọn đều hiểu rõ, vùng này là thiên hạ của kẻ địch, xung quanh 
còng không biết còn có bao nhiêu tên khác nữa. Kẻ địch không có động tĩnh, không có nghĩa là 
bọn chúng đã ngừng truy bắt, nhất định có hành động gì đó quy mô còn lớn hơn đang đợi chờ 
bốn người họ phía trước. 


Cây rừng phía trước mỗi lúc một thưa thớt, bờ sông đã ở ngay trước mắt, tiếng nước róc rách 
như vẫy gọi họ tới con đướng sáng, trong lòng bến người khấp khởi một tia hụ vọng. Thế 
nhưng, đúng lúc họ dừng lại, ép mình sau gốc cây quan sát tình hình, bỗng nhiên thấy hai chiếc 
ca nô "phạch phạch" đi ngược chiều nhau trên mặt sông phía trước, còn một dải ven rừng hình 
như cũng có vô số bóng người đang di động, dường như còn có cả tiếng chó sủa. 


Rõ ràng họ đã chậm mật một bước, kẻ địch đã hoàn thành được vòng vâu, chẳng những phong 
tỏa đường sông, mà còn phái người bắt đầu lục soát trong rừng, Ba Tang ngửa mặt nhìn lên 
trên, rồi lại bắt đầu chửi bới. Nhạc Dương lật đi lật lại xem mấy tấm bản đồ vệ tinh, hụ vọng tìm 
ra cách đột phá vòng vây, Trương Lập thì cứ mó máy khẩu M4, đếm xem còn bao nhiêu băng 
đạn, còn bao nhiêu viên đạn. 


Nhạc Dương quan sát xung quanh rồi phân tích sơ bộ. Nhóm ở khoảng rừng bên trái không dưới 
năm mươi tên, bên phải cũng khoảng ba bốn mươi tên, dựa vào cách ăn mặc của chúng thì ít 
nhất cũng có một phần là quân du kích, mấy người quân ta không thể cùng lúc chống chọi lại 
nhiều kẻ địch như thế được; hơn nữa bọn chúng còn có cho săn, chẳng mấy chốc là dựa được 
vào mùi hơi để tìm thấy bọn này; còn trên sông thì đã bố trí ca nô tuần tra, gần như cứ năm 
phút lại có một ca nô chạy qua, với tầm nhìn trên sông, bất kể là họ lao ra vào lúc nào cũng đều 
bị kẻ địch phát hiện ngay lập tức. Từ trên cao quăng dây nhảy qua; bơi qua; cho nổ thuyền làm 
kẻ địch chú ý, thừa cơ tấu thoát từng ú nghĩ hình thành trong đầu Nhạc Dương, rồi lần lượt bị 
phủ quyết. Anh chàng thở dài nói: "Vừa có quân du kích, vừa có bọn buôn ma túy, đánh chẳng 


Trang 257/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được mà chạy cũng không xong, giờ xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ chết thôi." 


Trương Lập nói: "Thật đúng là đen đủi, cả tại sao mình chết mà cũng không biết nữa, thiên lý ở 
đâu chứ! ” 


Ba Tang khan giọng quát: "Câm miệng! Một chút khó khăn nhỏ xíu đâu đáng để thở vắn than 
dài như thế. " 


"Một chút khó khăn hải " Trương Lập đớ người, "Đại ca Ba Tang của tôi ơi, chẳng lẽ anh không 
nghĩ rằng chúng ta đã cùng đường mạt lộ rồi hay sao? " Ba Tang chỉ cười khẩu thay lời đáp. 


"Chưa chắc đâu." Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng lên tiếng, gã bảo bốn người tụm lại, thấp 
giọng nói: "Như vầy... như vầy " 


Đội tầm nã đã nhận được mệnh lệnh, tìm kiếm gắt gao ở khu ven sông, nhưng không được vào 
sâu trong rừng. Nhóm dẫn chó lùng sục bên cánh trái đang cần thận tra xét những nơi có thể ấn 
náu, đột nhiên con chó săn bỗng dựng đứng lên, kéo căng dây xích chạy về phía Đông. Tên dắt 
chó phát hiện có chuyện, lập tức gọi đồng bọn chạy theo. Đi theo chó săn, chúng tìm thấy một 
vật trông giống cái bình bọc trong đống vải, đang tỏa ra một mùi hương kỳ quái, chính thứ mùi 
nàu đã kéo chó săn tới đây. Tên dắt chó liền cảm món đồ bọc vải ấy lên, 'tạch” một tiếng, sợi 
dâu phía dưới bọc vải đứt làm đôi, tên dắt chó thoáng ngẩn người. Ánh lửa lóe lên, bùn đất bắn 
tung tóe hất tung cả người lẫn chó lên cao. Những tên còn lại thấu bóng người thấp thoáng, rõ 
ràng đã lần vào trong rừng, cả bọn vội vàng chạy theo. 


Đám người bên phải nghe thấu tiếng nổ, cũng chạy tới, rõ ràng nghe thấy người phe mình phía 
trước đang hỏi: "Người đâu? ” Bọn chúng vừa định trả lời, đã bị một con dao săn ở đâu bay tới 
đâm chết một người, kế đó là tiếng súng, hỏa lực của đối phương hình như là khá mãnh liệt. 
Đám người bên phải nổi điên lên, không hề khách khí nổ súng đáp trả. 


Khi hai bên bắn nhau túi bụi, bốn kẻ gây chiến đã len lén lùi ra xa hơn trăm mét, vòng qua hai 
phe đang giao chiến, đến chỗ ngã tư sông. Vốn là ca nô tuần tra phong tỏa đường sông hô ứng 
từ xa, tuyệt đối không có một kẽ hở nào, nhưng khi chúng nhận ra hai bên đang giao chiến rõ 
ràng đều là người mình, tự nhiên là phải gào thét cản lại. Trong lúc sự chú ý của người trên 
thuyền tập trung cả lên bờ, không ai phát hiện ra, bốn trái bóng khổng lỗ màu xanh lục lăn 
xuống sông, kế tiếp đó, bốn cây cọc gỗ không có gì nổi bật chìm vào mặt nước, chớp mắt đã 
biến đi trong tầm mắt. 


Cuộc đấu súng kéo dài mười phút mới lắng xuống, sau khi phát hiện là người phe mình, cả hai 
bên đều chỉ trích đối phương khai hỏa trước, nhưng cuối cùng cũng không làm cho rõ được tại 
sao cả bọn lại lao vào bắn nhau túi bụi như thế. Bọn chúng làm sao biết được, nếu nói về chiến 
tranh du kích trong rừng, Trung Quốc mới chính là cái nôi phát triển của chiến thuật du kích 
hiện đại. 


Bên kia sông, một kẻ đang náu mình trong rừng sâu buông chiếc ống nhòm điện tử xuống, 
gương mặt gầy đét hiện lên nét cười khinh khỉnh: "Vậy mà cũng thoát đi được, xem ra vẫn còn 
may lắm." 


"Hê! Mày là ail Đứng vên đóiI Giơ tay lên! " Soares giơ cao cả hai tay theo yêu cầu của đối 
phương, đồng thời dùng tiếng địa phương nói: "Đừng nổ súng! Ta là bạn của Gonzalesl " Y 


Trang 258/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chảm chậm quay người lại. Một nhóm du kích chừng mười tên đang đứng trước mặt, tên dẫn đầu 
nói: 


"Hắn bảo cái gì? Tao có nghe lầm không hả? " 
"Hắn bảo hắn là bạn của thằng mập! Ha hai " 


"Hây, đừng cử động, đừng đung đưa mà lại! " Một tên du kích giơ súng lên ngắm vào Soares, 
bảo y đứng yên chẳng qua là để ngắm chuẩn hơn một chút. 


Tiếng súng nổ vang, chỉ thấu bóng xám phía trước lóa lên, không ngờ lại không bắn trúng. 
Soares đã bổ nhào vào rừng câu trước khi viên đạn bắn tới một giây, sau lưng súng nổ liên hồi. 
Mặc dù Soares tránh được hết cả loạt đạn, nhưng cuộc đụng độ bất ngờ này cũng làm y lăn lộn 
khốn đến một phen. Mặt mũi dính bê bết bùn đất. 


Soares bừng bừng tức giận: "Lũ chuột vô tri, không ngờ lại dám nổ súng vào ông chúng màu 
đâu, để ông cho chúng mày nếm thử Luyện Tâm đạn cỡ nhỏ. Soares Kahn tao xin thể, nhất 
định phải khiến chúng mày chết khổ chết sởi " 


Không biết thứ gì trong bụi cây ném ra, mấy tên du kích tưởng là lựu đạn, liền thụp người xuống 
sát mặt đất. Vật kia nổ giữa không trung, nhưng không có mảnh đan bắn tung tóe, mà là vô số 
dịch thể dinh dính màu xanh rải xuống như người ta tưới hoa, một thứu mùi kỳ dị lan tỏa khắp 
trong không khí. Đám du kích lần lượt đứng lên, chạy được tới chỗ Soares nấp thì đã không thấu 
người đâu. Lúc này, chúng mới chú ú đến thứ dịch thể kia, nhìn những mảng xanh lốm đốm trên 
người đồng đội, cả bọn nhốn nháo hỏi nhau: "Cái thứ gì đây? " "Mùi gì thế nhỉ? " "Phì phì, cái 
thứ này đắng quá, hê, lại còn hơi ngòn ngọt nữa, là cái quái gì nhỉ? " "A, mắt tao, thứ đó rơi vào 
mắt tao rồi, không thấy gì nữa. Có phải có độc không? Mau giúp tao rửa sạch nó đi! " 


Quân du kích quanh năm sống trong rừng hiểu rõ thế nào là độc hơn người bình thường rất 
nhiều, bọn chúng kinh hồn hoảng vía, vội vàng chạy đi kiếm huyết thanh. Soares đứng nghiêng 
người dựa vào gốc cây vẫn chưa hết cơn giận, lắm bẩm thảm nhủ: "Đây vốn không phải thứ 
dành cho chúng mày, tự chúng mày chuốc vào đấy nhé. Hừ, chạy hả? Chỉ cần chúng mày còn ở 
Châu Mỹ, thì đừng hòng thoát chết." Soares lại lấy ra một cái lọ thủy tinh, lầm bảầm như niệm 
chúng: "Hoàng hậu của ta, đi triệu tập thủ hạ của mày đi, mang bọn người vô tri ngu xuẩn kia 
xuống địa ngục cho chúng biết thế nào gọi là Luyện Tâm." Nắp bình mở ra, một con ong vàng 
to tướng dài phải đến năm centimet cựa quậy chen ra khỏi miệng bình nhỏ hẹp, phảng phất 
như bị thứ gì đó kích động, nó hưng phấn đảo lên không trung mấy vòng, rồi đập cánh bay vút 
đi. Nếu đám du kích kia mà biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, e là sẽ sợ đến hồn vía lên mâu mất, 
con ong vàng ấy có một cái tên mà người ta chỉ cần nghe thôi đã thấy táng đổởm kinh hồn rồi - 
ong sát nhân châu Mỹ. 


Tiếng "phạch phạch phạch” từ xa vang lại, nhưng không phải con ong vàng kia bay đi rồi trở lại, 
mà là một thứ to hơn ong vàng mấy lần đang từ phía Tây bay tới phía Đông. Soares nhìn ba 
chiếc trực thăng phía xa, chau mày nói: "Đến nhanh quá, xem ra cứ nên rời khỏi mảnh đất thị 
phi này trước thì hơn.” 


Kó ức tái hiện 


“Ục ục ục " Lặn dưới nước một đoạn, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba tìm một nơi tương đối 


Trang 259/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ấn mặt để lên bờ, thoát khỏi vòng vâu, đi vào một cánh rừng khác. Tuy có hơi lệch so với tuyến 
đường trong kế hoạch ban đầu, nhưng tạm thời có thể nói là an toàn. Còn chưa đứng vững chắc, 
đã nghe tiếng cánh quạt phành phạch trên cao, ba chiếc trực thăng chao lượn như ba con chuồn 
chuồn đen kịt, hai bên nách không ngừng rải một thứ bột trắng xuống khu rừng. Dù không biết 
là gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải thứ tử tế, chỉ thấu vô số chim chóc láo nháo 
bay lên chạy trốn, nhưng vừa chạm phải màn sương bột ấy, liền bị chết cóng trong khoảnh 
khắc, thân thể cứng đờ rơi bịch xuống dưới. Trương Lập vẫn chưa hết sợ nói: " Nguy hiểm quá, 
suýt chút nữa là không ra khỏi cánh rừng đó được rồi” 


Nhạc Dương thắc mắc: "Chẳng qua là đối phó bốn người chúng ta thôi, dùng đến cả trực thăng 
như vậy chẳng phải là lấu đại pháo bắn muỗi sao? Hơn nữa, rải thuốc sát trùng như vậy, lá câu 
trong rừng rậm sẽ che chắn hết, đâu có để rơi đến chỗ chúng ta được? " Lời còn chưa dứt, 
Trương Lập đã đờ người ra huúứch tay anh chàng: "Cậu cậu xem kìa, lá lá câu rụng hết cả rồi! " 


Rừng cây vốn đang xanh um tùm tươi tốt, cánh lá vừa chạm phải bụi phấn kia liền chuyển sang 
màu vàng, khô héo rụng rời. Nhạc Dương kinh hãi thốt lên: "Bọn chúng, bọn chúng dám dùng 
cả vũ khí sinh hóa cơ à, đáng sợ quái ” 


Ba Tang lạnh lùng nói: "Có thời gian ở đây sợ sệt, chỉ bằng chạy nhanh hơn một chút đi! " 


Trác Mộc Cường Ba không dừng bước chân, nói: "Đúng vậy, chỉ cần chúng không phát hiện ra 
xác chúng ta trong cánh rừng đó, tất sẽ biết chúng ta đã chạy thoát. Điều chúng ra cần nhất bâu 
giờ là một tuuến đường chính xác, nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Những ké 
này thật đáng sợ quá, cứ như chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến vậy." 


Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, dường như không muốn nhắc đến chuyện gì 
đó, nhưng Nhạc Dương cứ gật đầu gật đầu cổ vũ Trương Lập. Cuối cùng, Trương Lập đành rảo 
nhanh bước chân, đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang: "Chúng ta không làm chuyện gì 
quá đáng, không thể nào cùng lúc đắc tội với cả quân du kích lẫn bọn buôn ma tuy được. Tôi vẫn 
kiên trì ý kiến cho rằng, đây là do cấp trên cố ý sắp xếp để nâng cao năng lực thực chiến của 
chúng ta. Cường Ba thiếu gia, trước khi xuất phát không phải anh vẫn luôn cảm thấy chúng ta 
đã đủ năng lực đi tìm Bạc Ba La thần miếu rồi hay sao? Tôi nghĩ, chính vì nguyên nhân này, 
chúng ta mới bị khảo nghiệm như vậy đấy." 


Trác Mộc Cường Ba cúi xuống ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu nói: "Thế này chắc không đâu, giáo quan 
mà làm như vậu, thì không khỏi có hơi quá đáng rồi. Bất kể thế nào, nếu thoát hiểm được, nhất 
định tôi sẽ liên lạc với bà chằn ấy, nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành xem rốt cuộc là cô ta 
giở trò gì.” 


Bốn người lúc nãu, người nào cũng đầu mình thương tích, vừa nãy chạy hết tốc lực trong rừng, 
có nhiều chỗ bị cào, bị móc rách da rách thịt, có loài cây còn chứa cả độc tố nhẹ, vết thương bắt 
đầu sưng vù đỏ tấy lên, lúc nãy vì giữ mạng nên cả bọn đều quên cả nỗi đau thân thể, còn bâu 
giờ đã chạy khỏi vòng vây, cơn đau như thiêu đốt bắt đầu trở nên rõ rệt. Trong bốn người có hai 
người bị trúng đạn, nhưng thậm chí họ còn chẳng có thời gian dừng lại băng bó vết thương nữa. 
Nhìn tình cảnh trước mắt, điều làm Trạc Mộc Cường Ba lo lắng hơn cả không phải nhóm người 
của mình, "Nhóm của Mẫn Mẫn bây giờ ra sao rồi nhỉ? Bọn họ có đụng độ với quân du kích 
không? Không chắc là không có chuyện gì đâu." 


Trương Lập quay đầu nhìn cánh rừng họ vừa bị bao vây, người đi trong ấy thì chậm, nhưng máu 


Trang 260/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bay trực thăng thì chỉ mật hai ba mươi phút là dợt hết một vòng. Anh quay sang hỏi Nhạc 
Dương: "Cậu có ý kiến gì hau không? " 


Nhạc Dương nói: "Rải thuốc độc như bọn chúng thế này, sợ nhiều lắm chỉ cần một tiếng đồng 
hồ là xong hết, tới lúc đó không phát hiện ra hi thể chúng ta, chắc chắn chúng sẽ tăng hết tốc 
lực đuổi theo. Dù nói là chúng ta tiến về phía Bắc, có lẽ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng, song 
thế nào thì cũng vẫn là đang tiến sâu vào hang ổ của quân du kích, bọn chúng người đông thế 
mạnh khó đảm bảo chúng ta không bị phát hiện được. Vì vậy, tôi thấu, cần nhất là phải chọn 
một con đường tấu thoát thật nhanh, rời khỏi phạm vi thế lực của chúng. Từ đây cắt ngang cánh 
rừng nau, thẳng tiến về phía trước, rồi vượt qua hai hoặc ba cánh rừng nữa, sao đó chuyển hướg 
đi về phía Đông, làm một cái bè gỗ đơn giản, đi xuôi dòng nước, đây là cách đào tấu nhanh nhất 
trong những cách tôi nghĩ ra rồi đấy. Mọi người thấy sao? ” 


Bốn người vừa rảo bước tiến nhanh vừa đưa mắt trao đổi, biểu thị đồng ý. Trác Mộc Cường Ba 
nói: "Nhưng với tốc độ của chúng ta hiện nay, sợ rằng chưa đi được xa như thế đã bị chúng đuổi 
kịp mất rồi." Nhạc Dương lại nói: "Đúng vậy, trong khu rừng đầy bụi gai nàu nếu chỉ dựa vào sức 
người mà muốn đi nhanh thì không thể được, vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên ởi kiểu 
thế nàu nữa." 


Thấy mọi người đều tròn mắt lên nhìn mình, ánh mắt anh sáng lóe lên: "Có thấy vượn người ở 
Thái Sơn bao giờ chưa? " Nói đoạn, anh ta ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay có một bầu khỉ đuôi sóc 
dừng lại trên ngọn câu, dường như cũng biết mấy người bên dưới không thể làm hại gì mình, 
bọn chúng vẫn vô tư hỉ hả vui đùa. Chúng nhảy từ chỗ chạc ba này sang chỗ chạc ba khác, 
những lúc khoảng cách quá lớn, những con nhỏ hơn không thể nhảy qua được, một con khỉ to 
sẽ móc tay móc chân vào một cành cây, đuôi quấn vào một cành khác, thân mình làm cầu, bọn 
khỉ con liền đi qua một cách dễ dàng. 


Ba người còn lại cũng hiểu ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn những thân cây khổng lô nằm san sát, 
cành cây nối nhau to ngang người ôm, có câu còn mọc rễ nơi chạc ba buông xuống sát mặt đất, 
nhiều câu khác thì bị các loại dây mây dây leo quấn tròn xung quanh. Trương Lập nhìn cánh tau 
băng bó của Ba Tang, lầm bẩm nói: "Như vậu được không? Nhưng mà cũng nên thử một phen 
coi sao. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không vấn đề gì đâu, đến lúc xem thành quả huấn luyện của chúng ta 
thế nào rồi. " 


Muốn lên cây, trước tiên phải bỏ lại một phần trang bị, nếu không, đừng nói là vượn người Thái 
Sơn, mà cả Tarzan cũng chẳng thể đeo ba bốn mươi cân trên lưng mà nhảy nhót như bay trong 
rừng được. Nói làm là làm luôn, bốn người ném hết các đồ bằng sắt, từ xẻng sắt, nồi sắt, bình 
nước sắt, đỉnh tán dùng leo núi, vòng số tám, đỉnh chốt, tời kéo, vì họ cảm thấy trong rừng già 
nàu dường như không có đất dùng tới những thứ này; sau đó cả lều bạt cỡ lớn cũng không cần 
nữa, thứ ngày tốt thì có tốt thật, nhưng chiếm quá nhiều trọng lượng, có rất nhiều thứ bốn người 
chuẩn bị vì coi chuyến đi này chỉ như một cuộc du lịch dã ngoại, bâu giờ ai nấu đều mệt nhoài lo 
giữ mạng, những thứ đó không còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Ngoài đồ hộp, bốn người chỉ giữ lại 
một phần thức ăn dinh dưỡng dạng nén, cho tới khi mỗi ba lô chỉ còn khoảng mười cân, cả bọn 
mới trèo lên câu. 


Hồi trước khi băng qua rừng rậm nguyên sinh họ cũng từng làm chuyện tương tự như vậy rồi, 


Trang 261/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thế nên tiến lên theo cách của loài khỉ thế này cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ thấy 
bóng bốn người trồi lên thụp xuống, hoàn toàn không kém cạnh gì lũ khỉ vượn kia. Chỗ nào 
nhiều dây leo thì họ trực tiếp đu qua luôn, nhìn chuẩn phương hướng, rồi bám từ sợi này đu qua 
sợi khác, tốc độ di chuuển so với viẹc len lỏi tránh các bụi gai trên mặt đất nhanh hơn rất nhiều. 
Tới chỗ nào ít dâu leo hoặc không thể cảm nắm, bọn Trác Mộc Cường Ba liền trực tiếp đi 
đường trên không, từ chạc ba cây này nhảy sang chạc ba cây khác, tuy là hệ số nguy hiểm cao 
hơn một chút, nhưng đem so với súng đạn của quân du kích và bọn buôn ma túy thì chẳng đáng 
là gì cả. Vả lại, trên vai mối người đều đeo một cuộn dây thừng cứu sinh một đầu buộc vào vật 
nặng, nếu có gì sơ sấy thì vẫn còng có thể ném dây ra cứu mạng. Sử dụng phương pháp này, 
bốn người càng lúc càng rời xa vòng vây liên hợp của quân du kích và bọn buôn ma túy. 


Thế nhưng, trong rừng còn một bóng xám khác, hoàn toàn không bị ảnh hưởng của việc bốn 
người tăng tốc. Y cầm roi dài trong tay, nhẹ vung một cái đã quấn vào cành câu cách đó hơn 
mười mét, phiêu hốt lăng người đi, lăng tới điểm cao nhất, đúng vào khoảnh khắc thân thể hơi 
sững lại đó, y rung tau một cái, rồi lại vung ra, đầu roi quấn vào một chạc câu khác. Tốc độ như 
thế, bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn còn kém rất xa. ÐĐu người đi được một đoạn, ụ dừng lại giây lát 
trên chạc câu, lấy thiết bị kia ra, nhìn điểm di động trên đó, cười gằn nói: "Tốc độ tăng lên rõ rệt 
rồi đấu. Ừm, dùng cách giống của tao hả, mấy thằng oắt nàu trở nên thông minh rồi đấy. Ở 
trong rừng rậm, đáng lẽ phải tiến lên như vậu mới đúng." 


Bốn người tăng tốc tiến lên, bơi qua ba con sông, vượt qua ba cánh rừng, đến bên một dòng 
sông tương đối lớn, nước chảy khá xiết, chặt cây làm bè, dùng một cái cây non to bằng một 
cánh tay người làm sào chống, bắt đầu xuôi dòng. 


Trên bãi sông, một hàng câu cao khoảng hai ba mét, lá câu to bản hình oval, nhìn hơi giống là 
trà. Ba Tang chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã hái lấy một nắm to mang theo lên bè. 


Nhờ vào nghị lực ngoan cường cùng thân thể rèn luyện trong đợt huấn luyện địa ngục, bốn 
người coi như đã cầm cự được đến giờ phút ngay, cho tới khi nằm trên bè gỗ, cả bọn mới bắt 
đầu thấy xương cốt rã rời, nằm xuống rồi là không muốn ngồi lên nữa. Lúc này có hai người vẫn 
còn đang cử động: Trác Mộc Cường Ba, thân thể vạm vỡ ấy vẫn vươn thẳng lên - cần phải có 
một người điều khiển hướng trôi của bè gỗ, kịp thời chống sào giữ cho bè không bị mặc cạn; Ba 
Tang cũng không dừng lại, vết thương bị đạn xuyên từ vai trước qua vai sau, cũng may là viên 
đạn xuyên qua khoảng giữa xương quai xanh và xương bả vai, không thương tổn đến gân cốt. 
Có điều họ chạu một mạch từ đó tới giờ, không có cơ hội băng bó vết thương cho cẩn thận và 
xử lý kịp thời, bây giờ vết thương đã bắt đầu đỏ tấy và sưng lên, xung quanh chỗ sưng đỏ là một 
vòng màu xanh nhạt, một thứ dịch thể màu vàng nhạt rỉ ra nơi hai đầu vết thương. Nhìn vào vết 
thương ghê rợn ấu, Trương Lập không dám tưởng tượng làm sao Ba Tang cầm cự nổi trong suốt 
quãng đường nhảy nhót đu dây trong rừng ấu. 


Lúc này, Ba Tang đang ngồi giữa bè gỗ, vừa máu móc dùng dao săn cạy vỏ đồng của viên đạn, 
đổ thuốc súng bên trong ra, đồng thời lấu thứ lá hái được ven sông, cho từng cái từng cái vào 
miệng ra sức nhai nát. Trương Lập rất muốn hỏi Ba Tang đang làm gì, nhưng vừa nhìn thấy 
gương mặt lạnh lùng và đôi mắt dữ tợn kia, lại thôi không dám lên tiếng nữa. 


Một lúc sau, thuốc súng đã đủ dùng, Ba Tang bạnh vết thương ra, đổ thuốc súng vào đó, hai 
hàm răng cắn chặt vào cán con dao săn, nỗi đau bị di vật kích thích thần kinh, khiến trán anh ta 
túa ra từng giọt mồ hôi. Trương Lập giờ mới hoảng hồn, vội vàng hỏi: "Ba Ba Tang, anh làm gì 


Trang 262/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậy? Hj 


"Làm cái gì? " Ba Tang ngắng đầu lên, lấy con dao săn ra, miệng không ngừng nhai lá câu, sắc 
mặt trắng đền rợn cả người, tiếng nói nghe như âm thanh phát ra từ máy "Chúng ta không có 
thuốc kháng viên, không có thuốc giảm đau, đành phải tự nghĩ cách thôi." 

Khi hoa lửa lóe lên, khói mù bốc lên từ hai đầu vết thương, Ba Tang vẫn run lên bản bật, kế đó, 
anh ta đầm đìa mô hôi ngắng đầu lên. Nhạc Dương và Trương Lập đều tròn mắt lên nhìn con 
người thép trước mặt đầy kính phục, cái trò chỉ có Stallone trong phim mới chơi, không ngờ nay 
đã thực sự diễn ra trước mắt họ. Lúc Trương Lập lấy bông băng băng bó cho Ba Tang, anh ta 
lấy ra một ống tiêm cơ ngực chuyên dùng khi dã ngoại hiệu TAT tự tiêm cho mình, tuy hấp thụ 
chậm hơn một chút, nhưng so với tiêm vào bắp tay thì hiệu quả không khác gì cả. 


"Phì" Trương Lập không cẩn thận lại chạm phải vết thương của Ba Tang, anh ta nhổ mạnh đống 
lá đã nhai nát trong miệng xuống sông. Nhìn đống lá cây còn lại trước mặt Ba Tang, Trương Lập 
hỏi: "Đây là cái gì thế? " 


Ba Tang buột miệng đáp: "Coca, lá coca, dùng gây tê. Giờ đỡ nhiều rồi, hết đau rồi." 


Nhạc Dương nói: "Anh Ba Tang giỏi thật, mặc dù đã tra cứu dữ liệu, nhưng tôi không thể nhìn 
một cái là nhận ngay đó là lá coca được, tôi còn tưởng là lá trà nữa chứ.” 


"Phải đấy, làm sao tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay là lá coca nhỉ? " Lúc này Ba Tang mới trầm 
ngâm suy nghĩ. Lúc nhìn thấy cây coca anh ta chẳng nghĩ ngợi gì đã hái một nắm lớn, rồi khi 


Trương Lập hỏi, anh ta cũng buột miệng trả lời luôn, giờ vết thương đã được băng bó, anh ta 
mới thấy khó hiểu, "Sao tôi lại biết đâu là lá coca nhỉ? " 


Cùng lúc Ba Tang chất vấn bản thân, nước sông, câu cối, âm thanh của cây rừng, những hình 
ảnh đồng loạt xoay chuyển như chong chóng trong đầu anh ta. Ba Tang nắm chặt mớ tóc đầu 
định một phân của mình, không muốn để những hình ảnh mơ hồ đó chảy ra khỏi ký ức, cuối 
cùng, chúng cũng từ từ dừng lại, dung hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. 


Mấy chiếc bè gỗ đó, cũng đang trôi trên một dòng sông thế này, trên mỗi bè gỗ có bốn năm 
người, người nào người nấy đều run rấy sợ hãi nhìn trừng trừng vào rừng câu hai bên bờ, thần 
hồn nát thần tính. Lalachi nằm giữa bè, toàn thân máu tuôn như suối, đầu vai bị thứ gì đó xuyên 
qua, một người thân hình cao lớn đang nhét lá coca vào miệng anh ta. Người đó là ai? Bóng 
hình sao lại quen vậy, sao anh ta không quay đầu lại? 


Người kia đang nói với Lalachi: "Nhanh lên, nhai đi, đây là lá coca, nhai đi rồi thì sẽ hết đau." 


Cặp môi không còn chút máu của Lalachi khẽ mấp máy, gượng cười: "Đùa đùa cái gì đấy? 
đâu, sao lại có lá coca được? ” 


Người kia gắt lên ra lệnh: " Nhai nát đi! Nhanh lên! " 
Lalachi đành làm theo lời người đó 


"A " Tiếng thét như đứt ruột xé gan của Lalachi phảng phất như ở ngay bên trên. Ba Tang bất 
giác ngửa đầu về phía sau. Thứ đó đã rút ra rồi, là cái gì vậy? Hình như là một thứ vũ khí? 
Không, là vũ khĩ chế từ xương động vật? Hayw là răng nanh của động vật? Làm sao có thể được, 


Trang 263/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


răng nanh dài đến tận ba mươi centimet, động vật gì vậy? Có thứ động vât nào như vậy sao? Ba 
Tang đang chuẩn bị nhìn cho kỹ hơn, vết thương lại đau nhói lên dữ dội kéo anh ta từ hồi ức trở 
về hiện thực. 


"Xin lỗi, lại chạm phải vết thương rồi, đại ca Ba Tang, anh không sao chứ? " Trương Lập thấp 
tha thấp thỏm hỏi. 


Ba Tang nói: "Không có gì. Ở nơi đó, chúng tôi cũng dùng thứ lá này chữa thương." 


"Hả" Trác Mộc Cường Ba nghiêng tay, suút chút nữa là chống cho cả bè gỗ bật lên khỏi mặt 
nước. Nhạc Dương cũng bật ngồi dậy, trợn mắt trừng trừng lên nhìn Ba Tang như không dám tin 
vào tai mình. Nhạc Dương nhanh nhảu hỏi Trương Lập trước: "Trung Quốc có cây coca không? 


Hj 


Trương Lập lắc đầu quầy quậy, nói: "Không biết. Có điều, chắc Tây Tạng không có cái thứ nàu 
phải không? Đây là thực vật nhiệt đới cơ mà." 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Anh còn nhớ gì nữa không? Ba Tang? " 


Ba Tang lầm bẩm nói: "Tôi nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ, có rất nhiều người, chúng tôi trôi 
theo dòng sông, giống hệt như lúc nãy " Anh ta tả qua lại hình ảnh vừa nhìn thấy, làm mấy 
người trên bè vừa kinh hãi lại vừa mừng rỡ. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi tiếp: "Ba Tang, anh nghĩ kỹ lại xem, anh đã thấy những gì, các anh bị 
thứ gì truy đuổi vậu, có nhớ ra được không? " 


Ba Tang cố thử đi vào thế giới hồi ức đó một lần nữa, chỉ để rồi nhận ra, cố gắng thế nào cũng 
không nhớ được gì. Những hình ảnh vừa thoáng hiện lên trong óc cũng trở nên mờ mịt. Anh lắc 
đầu đáp: "Lá coca bắt đầu có tác dụng rồi, giờ tôi không nhớ ra được gì nữa." 


Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng, tiếp tục chống sào tiến về phía trước, trong lòng gã 
cũng như bọn Nhạc Dương, Trương Lập, đều vẫn còn một dấu hỏi lớn. 


Bốn người đều đã thoa thuốc lên các vết thương nhỏ khắp người, viên đạn bắn trúng mông 
Nhạc Dương chỉ xuyên một nửa vào thịt, lúc chạy trốn rơi mất tiêu, vết thương cũng khô thành 
sẹo rồi, giờ lại xử lý theo đúng quy chuẩn, không còn gì đáng lo nữa. bọn họ đều biết, lúc nàu 
mình đang ở trên hệ thống sông Putumavo cả, sông ngòi chằng chịt tỏa đi khắp hướng, nhưng 
nếu cứ một mực xuôi dòng, thì chắc chắn sẽ đụng phải lực lượng du kích trên tuyến sông chính. 
Vì vậu, họ luôn dùng la bàn cần thận tránh để tình huống này xảy ra, giữ cho thuyền đi về phía 
Tây. Nếu dòng sông chảy về phía Tây Nam hoặc hướng Nam, họ thà bỏ bè vào rừng, vòng qua 
một cánh rằng, sang phía bên kia khu rừng làm lại một cái bè mới, chọn lại một con sông nhỏ 
song song chảy về phía Tây để tiếp tục xuôi dòng. Đằng nào thì trong rừng cái gì cũng thiếu, chỉ 
mỗi gõ là đặc biệt nhiều, bọn Trác Mộc Cường Ba lại có công cụ sắc bén, làm bè gỗ còn dễ hơn 
là căng lều bạt nữa. 


Cứ vậy chạy trốn cả một ngày, cuối cùng cũng không gặp phải cục diện khốn đốn bị vây giết 
như ban sáng nữa. Buổi trưa họ táp vào bờ sông bắt được mấy con cá kim cương 2, tối đến thì 
bắt mấy con khỉ nhện, tuy là có hơi tàn nhẫn thật, nhưng bốn người đều đã đói sôi cả bụng, ăn 
hùng hục như sói như hùm. Mặc dù dọc đường mấy lần có trực thăng bay qua trên đầu, có điều 
họ ẩn thân trong rừng cây dày đặc như thế, có thể đảm bảo là không bị phát hiện, trừ phi trên 


Trang 264/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trực thăng của kẻ địch có lắp máy chụp ảnh thân nhiệt hồng ngoại tuyến, nhưng mà khả năng 
thứ ấy xuất hiện ở một nơi thế này dường như là không nhiều lắm. 


Cả ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ tệ hại. Dùng lời của Nhạc Dương để tổng kết thì là bốn 
người bọn họ đã đến một nơi quái dị, gặp phải một đám kẻ thù quái dị, đánh một trận quái dị. 
Cuối cùng bị kẻ địch đuổi cho chạy bạc cả mặt, cả bốn người hàu như phải vứt hết khôi giáp để 
giữ được mấy cái mạng nhỏ của mình. 


Đến đêm khuya, võng đã mắc xong, nhưng Nhạc Dương lại tỏ ra khác người, chọn lấy túi ngủ, 
treo lên cây ngủ trong tư thế đứng. Trác Mộc Cường Ba không ngủ được, lộn người xuống đất, 
dằn vặt một lúc rồi treo lên một cây tom trên chạc cây sớm đã có một người đang nằm nghiêng, 
là Ba Tang. Ba Tang vẫn nhìn lên bầu trời đầu sao, thấy có người lên cây cũng không ngoảnh lại 
nhìn, chỉ nói: "Mười giờ đến nơi rồi, anh còn không đi ngủ à? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh cũng đã ngủ đâu. Tôi tôi muốn xin lỗi anh chuyện sáng nav." 


Ba Tang hờ hững nói: "Chuyện như thế cần gì phải xin lỗi. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh lúc 
đó, bất cứ kẻ nào chơi đùa với tính mạng đều phải trải qua bước này, lần đầu tiên giết người, đó 


^+ TƯ 


là một hố sâu rất khó vượt qua. Sau này giết người nhiều rồi sẽ quen thôi. 
Nói dứt lời, anh ta lại nhìn đăm đăm lên vũ trụ bao la. 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rất khó chấp nhận cách nói của Ba Tang, nhưng dường như gã 
cũng không tìm được lời nào để phản bác. Ở nơi hoang dã, đặc biệt là khi gặp phải kẻ thù, 
quyền lựa chọn của con người cũng trở nên giống hệt như động vật vây, kẻ mạnh thì sống! 
Những lúc săn bắn động vật làm thức ăn, có lẽ rất ít người thấy áu náy, song khi thứ động vật đó 
biến thành đồng loại có hình dáng giống mình, hơn nữa việc giết họ cũng không phải để sinh 
tôn, liệu có mấy người có thể rat au mà hoàn toàn chẳng hẻ do dự? Hoặc có lẽ đúng như Ba 
Tang đã nói, mục đích của hai việc đó đều như nhau cả, ăn uống là để sinh tồn, tới khi cần thiết, 
giết chết kẻ khác, cũng là để sinh tồn. Carl Rogers 3 đã phân tích quan điểm nàu một cách rất lý 
tính trong học thuyến "bản ngã trung tâm” của ông, sau khi con người sinh ra và có nhân cách tự 
ngã, tâm lú lấy bản ngã làm trung tâm cũng đã được hình thành, những chuyện nghĩ tới đầu tiên 
thường là có lợi cho bản thân, sau đó mới tới người thân, bạn bè bên cạnh, vòng ngoài nữa là họ 
hàng, đồng hương; xa hơn nữa có thể là người cùng chủng tộc, cùng tổ quốc, sau đó là toàn thể 
loài người, cuối cùng mới là mọi sự vật của giới tự nhiên tách rời khỏi quần thể người. Những 
đường vòng tròn đồng tâm lấy lợi ích cá nhân làm tâm điểm, đã biểu đạt một cách hết sức hình 
tượng sức nặng của lợi ích cộng đồng trong lòng mỗi cá nhân. Néu như bản thân và người khác 
xảy ra xung đột, vậy thì điều nghĩ đến trước tiên chính là phải bảo vệ lợi ích của mình; nếu người 
thân bên cạnh mình và người lạ có tranh chấp, tất cả sẽ đứng về phía người thân; nếu đồng 
hương và người nơi khác nảy sinh mẫu thuẫn, ai chẳng bênh vực đồng hương một chút; khi con 
người và động vật trực tiếp đối đầu, thì gần như đều giúp con người cả. Nhưng làm như có vậu, 
có thật đúng hay không? Hay là, con người vẫn giữ tính xấu thâm căn cố đế của động vật, hoặc 
giả nói theo một góc độ khác là, con người vĩnh viễn cũng chỉ là động vật, chứ không phải thứ gì 
khác" 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu cũng không nói gì. Trong bóng tối, Ba Tang lại 


buột miệng nói một câu vu vơ: "Hai ngày nay đều nhìn thấy sao trời, ừm, tình hình xem ra 
chẳng tốt lành gì rồi." 


Trang 2652.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bằng chứng lịch sử 


"Gì hả? " Trác Mộc Cường Ba sực tỉnh. Gã đột nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc mình trèo lên câu, Ba 
Tang không hề xem đồng hồ, nhưng lại nói được thời gian, Trác Mộc Cường Ba đưa tay lên 
xem thử, mười giờ đúng. 


Ba Tang lại nói: "Độ ẩm không khí vẫn đang tăng lên, khí áp thấp dường như đã bị khối khí xích 
đạo ảnh hưởng, mầy ngày nay oi bức nặng nề mà không phát tiết đi đâu được, năng lượng vẫn 
đang hông ngừng tích tụ. Nhìn xem, mặt trăng có lông mao kìa, tôi thật chẳng muốn gặp phải 
thứ thời tiết tồi tệ nàu chút nào." 


"Thời tiết tồi tệ? Anh muốn nói gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba không hiểu lắm. 


Ba Tang bình tĩnh buông một tiếng: "Bão." Nhìn nét mặt Ba Tang dường như không giống đang 
nói đùa lắm, mà bản thân anh ta cũng là người xưa nau chẳng bao giờ nói đùa cả. Trác Mộc 
Cường Ba đã hiểu ra phần nào. Gã biết từ trước, mặc dù đều được huấn luyện đặc biệt như 
nhau, nhưng Lữ Cánh Nam là một giáo quan nghiêm khắc hết sức chú trọng phương pháp và 
hiệu quả thực tế, đối với mỗi học viên, bao giờ cô cũng dựa theo tư chất từng người để đặt ra 
những kế hoạch huấn luyện khác nhau, đồng thời chỉ dẫn học viên đi theo hướng mạnh nhất 
của họ. Như bản thân gã chẳng hạn, kỹ năng chiến đấu và kiến thức tôn giáo được đặc biệt quan 
tâm, những thành tựu gã có được ở hai phương diện này, những người khác không thể sánh 
được; còn Nhạc Dương, dường như cũng đã tiến thêm một bậc trong chuyên môn trinh sát lần 
theo dấu vết của mình; Trương Lập thì chỉ cần giao tiếp thường ngày thôi cũng biết, anh chàng 
này được sắp xếp tận trung vào việc sử dụng và chế tạo các thiết bị thực dụng, với trình độ hiện 
nay, ngoài tốc độ tháo lắp súng cực nhanh ra, làm vài cái bẫy bắt thỏ cũng không phải vấn đề gì 
khó khăn cả. Chỉ có Ba Tang, gã vẫn chưa cảm nhận được anh ta xuất chúng ở mặt nào, ban 
đầu cứ ngỡ rằng với tính cách lạnh lùng tàn khốc của anh ta, e là sẽ rất hứng thú với các kỹ năng 
giết người, nhưng giờ xem ra Lữ Cánh Nam đã bảo Ba Tang có khả năng quan sát thời tiết. Mặc 
dù người Trung Quốc cổ đại đã biết chòm sao Bắc Đấu có sự sắp xếp khác nhau trong những 
khoảng thời gian khác nhau, đồng thồ dùng thành ngữ "đấu chuyển tinh di" để miêu tả thời gian, 
nhưng vừa thoạt nhìn đã có thể đổi từ thời gian tỉnh theo chòm sao Bắc Đầu thành thời gian tính 
theo giờ hiện đại bây giờ, xem ra Ba Tang cũng không tầm thường chút nào! 


Vốn tưởng rằng Ba Tang sẽ lấy làm bực bội trước chuyện xảy ra hôm nay, nhưng giờ xem ra lo 
lắng như vậy là hơi thừa thãi. Trác Mộc Cường Ba muốn hỏi xem có phải Ba Tang lại nhớ ra 
chuyện gì trong quá khứ không, nhưng vừa thấy ánh mắt băng lạnh của anh ta, trong lòng cũng 
thấu lạnh buốt, gã vỗ vỗ lên vai Ba Tang bảy tỏ thiện chí, rồi leo xuống đi nghỉ. Vừa mới xuống 
đất, đã nghe 


Nhạc Dương đang treo mình lơ lửng trên cây thì thầm hỏi: "Cường Ba thiếu gia, Ba Tang nói gì 
thế? " 


Trương Lập cũng hỏi: "Anh ấy có nhớ được gì không? " Trác Mộc Cường Ba đáp: "Sao? Các cậu 
vẫn chưa ngủ à? " Nhạc Dương nói: "Không phải hôm nay lúc trên bè Ba Tang đã nhớ lại một số 
chuyện anh ấy từng trải qua trong quá khứ sao? Bây giờ có nhớ được thêm gì nữa không vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không biết, tôi không hỏi. Nhưng tôi cảm nhận được, thực ra Ba 
Tang rất không muốn nhớ lại quãng thời gian đó, dù có nhớ ra được chuyện gì, cũng chưa chắc 
đã chịu nói với chúng ta đâu. Cậu là thích hỏi han nhất sau này nếu Ba Tang không muốn nói, 


Trang 266/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tốt nhất cũng đừng hỏi gặng quá làm gì." 


Nhạc Dương lè lè lưỡi nói: "Tôi sao dám hỏi chứ. Có điều, những gì anh ấy nhớ lại ngày hôm 
nay thật rõ là kỳ quái đấu." 


Trương Lập nói: "Lúc anh Ba Tang nhớ lại, nét mặt rất đau khổ, giống hệt như lần đầu tiên 
chúng tôi đến gặp anh ấy vậy." 


Trác Mộc Cường Ba dựa người vào thân câu gã treo võng, khoanh tay trước ngực, chăm chú 
nhìn xuống mặt đất nói: "Phải rồi, họ từng đến nơi đó, chắc là trên núi tuyết Tâu Tạng, sao lại 
xuất hiện thực vật châu Mỹ được chứ nhỉ? Tôi cũng nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề này, Nhạc 
Dương, cách nhìn của cậu như thế nào? " 


Nhạc Dương nói: "Chúng ta tạm thời không để ú xem nước ta rốt cuộc có loài thực vật nàu hau 
không, điểm quan trọng là, đâu là rừng rậm nhiệt đới, chúng ta đang ở rất gần xích đạo, còn Tây 
Tạng rõ rà là cao nguyên tuyết phủ, thực vật nhiệt đới sinh trưởng ở nơi khí hậu lạnh lẽo, 
khoảng cách lớn quá. Cường Ba thiếu gia anh nói xem, liệu có phải anh Ba Tang lầm lẫn không 
nhỉ, nếu đó không phải trải nghiệm của họ ở nơi thần bí kia, mà là ở một nơi nào đó khác thì 
sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba khẳng định chắc chắn: "Không phải đâu. Mặc dù tôi nói chuyện với Ba 
Tang rất ít, nhưng có một điểm rất rõ rà: ngoại trừ lạc vào nơi thần bí đó trong lúc đi săn trộm, 
anh ta chưa bao giờ đến rừng rậm nhiệt đới cả; trước khi làm thợ săn trộm, anh ta chưa bao giờ 
rời khỏi nước N cả.” 


Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Trương Lập: "Liệu có phải là địa nhiệt không nhỉ? Tôi 
nhớ ở Tây Tạng hình như có rất nhiều địa nhiệt thì phải, chẳng phải là có cái gì cái gì mà Dương 
Bát Cảnh 4 hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Không đâu. Đúng vậy, địa nhiệt ở Tây Tạng có thể nói là 
phong phú nhất toàn quốc, nhưng chỉ dựa vào địa nhiệt mà thay đổi cả một môi trường địa lý ở 
một khu vực thì không thể nào. Có điều, về khả năng thích ứng của thực vật đối với môi trường, 
chúng ta không có kiến thức chuyên môn, biết đâu khả năng thích ứng của nhừng loài thực vật 
này rất mạnh cũng nên.” 


Nhạc Dương nói: "Cứ đoán thế ngàu cũng chẳng tác dụng gì. Có điều, dựa trên quan điểm tâm 
lý học của đám trinh sát chúng tôi, tình cảnh của mấy người bọn anhBa Tang và tình cảnh của 
chúng ta mấy hôm nay trong rừng, chắc là có chỗ tương tự nhau, chính những trải nghiệm tương 
đồng đó đã kích thích ký ức của anh ấy trùng điệp lên hiện thực. Trong hồi ức của anh ấy, sợ 
rằng không đơn giản chỉ là một hai thứ thực vật đó đâu, tiềm thức của anh Ba Tang rõ rang là 
đang lần tránh đoạn hồi ức đó, nhất định là anh ấu sợ phải nhớ lại những chuyện còn đáng sợ 
hơn gấp bội. E rằng hoàn cảnh của bọn họ lúc đó và chúng ta hôm nay rất giống nhau đấy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ưm, điểm này rất có khả năng. Ba Tang từng nói, nơi họ đến đó, có 
câu cao chọc trời, cỏ xanh biêng biếc, rừng sâu ngút tầm mắt, nhưng anh ta không hề nói rừng 
ở đó như thế nào cả." 


Nhạc Dương ngắng đầu lên nhìn, trong bóng tối, cây rừng cao lớn giống như những con quái thú 
thần bí đang nhe nanh múa vuốt, lầm bẩm: "Ở đây lại có thêm một vấn đề nữa, theo như giáo 


Trang 267/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quan nói, những gì anh Ba Tang trải qua, có thể là từ độ cao bảy ngàn mét trên mực nước biển 
hạ thấp xuống năm ngàn mét trên mực nước biển, phải biết là, năm ngàn mét trên mực nước 
biển gần như là phạm vi phủ tuyết rồi. Theo lẽ thường, càng cao hơn so với mặt biển, không khí 
càng loãng, nhiệt độ càng thấp, khí lưu càng hỗn loạn, cộng thêm khí hậu khô hanh, kết quả 
của những nhân tố tự nhiên này chính là thực vật vùng cao đa phần đều thấp, chắc khỏe; hơn 
nữa, dòng chảy chắc phải thuộc đoạn đầu nguồn, tóm lại là, ở độ cao năm nghìn mét trên mực 
nước biển, muốn xuất hiện môi trường giống như rừng mưa nhiệt đới, điều này gần như là 
không thể. Tình huống như lúc nãu, có lẽ chỉ có hai khả năng thôi, thứ nhất, trí nhớ của anh Ba 
Tang đã hỗn loạn, xuất hiện những ký ức nhầm lẫn; thứ hai, chúng ta đã lý giải sai, hình ảnh 
trong lý ức của anh ấy không going như những gì chúng ta vừa tưởng tượng ra” 


Trương Lập nói: "m, không hiểu được, không hiểu được." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng ta phải từ từ, biết đâu sau này Ba Tang còn nhớ thêm được 
nhiều hơn nữa, rồi thế nào cũng sẽ rõ thôi. Được rồi, đi ngủ đi." 


Trong bóng tối, yên lặng được một lúc, Nhạc Dương lại thì thầm gọi: " Cường Ba thiếu gia, 
Cường Ba thiếu gia? Anh ngủ chưa? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Chưa, sao cậu còn chưa ngủ đi? ” 


Nhạc Dương nhăn nhó: "Đau mông quá, không ngủ được. Phải rồi, chẳng phải anh đi xin lỗi Ba 
Tang về chuyện sáng nay hay sao? Anh ấu nói gì thế? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Anh ta bảo biết là chúng ta mới lần đầu giết người, sau này giết nhiều 
rồi thì sẽ quen thôi. " 

Nhạc Dương nói: "Tôi không thích tính cách này của anh Ba Tang chút nào, cứ như thể chúng 
ta người nào cũng là ác quủ giết người không gớm tay vậy. Nhưng mà, ôi xem ra chúng ta đúng 
là bị cuốn vào chiến tranh thật rồi, muốn giữ mạng sống, không giết người cũng không xong” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: "Quái thật, sao cậu biết tôi đi xin lỗi Ba Tang? " 


Nhạc Dương cười cười, nói: "Cái này thì có gì mà quái đâu." Lúc này hình như anh chàng đang 
muốn nhúc nhích người, cái túi ngủ treo lơ lửng trên câu như cái kén đung đưa, có vẻ như chạm 
phải chỗ đau của Nhạc Dương, anh ta khẽ "oái" một tiếng, rồi nói tiếp: "Muộn như vậy rồi mà 
không đi ngủ, còn trẻo cây tìm anh Ba Tang, quá nửa là vì chuyện ban sáng rồi. Chuyện sáng 
nay, có thể nói là chúng ta đều được anh ấy cứu cả, hơn nữa anh Ba Tang còn vì Cường Ba 
thiếu gia anh mà trúng một viên đạn, dọc đường tôi đã để ý thấu anh lúc nào cũng lo lắng nhìn 
anh ấy với ánh mắt áy náy, tôi nghĩ, nếu không phải xin lỗi, thì cũng không đến nỗi lên trách 
mắng anh ấy phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nói: "Tôi bảo nàu Nhạc Dương, có phải cậu lúc nào cũng duy trì 
thiên bẩm quan sát của lính trinh sát hay không vậy? Ở lâu với cậu, chẳng phải là chúng tôi hết 
cả bí mật hay sao? ” 


Nhạc Dương nói: "Làm gì có chứ, điều gì không nên hỏi xưa nay tôi không bao giờ hỏi cả. Thực 
ra tôi cũng muốn ởi xin lỗi anh Ba Tang một tiếng, chỉ có điều, anh ấy quả thực là quá lạnh lùng, 
mỗi lần lại gần, tôi đều thấy lạnh hết cả người. " 


Trang 268/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập tiếp lời: "Phải đấy, anh Ba Tang lại không thích nói chuyện, quen ở một mình, nói 
được với anh ấy mười câu đã là khó lắm rồi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cậu cũng chưa ngủ à? ” 


Trương Lập cười khổ nói: "Cường Ba thiếu gia, mặc dù tôi xuất thân là đặc cảnh, nhưng tố chất 
tâm lý cũng không được tốt lắm đâu. Lần đầu tiên tham gia vào một cuộc chiến, bây giờ tôi vẫn 
còn đang hưng phấn đây này, làm sao mà ngủ được chứ, ai biết được đến đêm quân du kích với 
bọn buôn ma túy có đột nhiên xuất hiện hay không? " 


Nhạc Dương lầm bẩm nói: "Quân du kích buôn ma túy Cường Ba thiếu gia, anh có thể miêu tả 
một chút về người các anh đã đụng độ ở Tây Tạng không? Đặc trưng tướng mạo của cái người 
đã đuổi giết anh ở Khả Khả Tây Lụ ấy. Nếu hắn ta có thể cùng lúc điều động cả hai thế lực lớn 
là quân du kích và bọn buôn ma túy, vậy thì không khỏi hơi quá đáng sợ rồi đấu." 


Trương Lập tức khắc thêm mắm dặm muối tả lại tướng mạo hình dáng của Merkin. 


Nhạc Dương gật gù nói: "Từ những gì Trương Lập miêu tả, người này tuyệt đối không phải là 
hạng tầm thường, có thể lái xe của đại sứ quán, chắc vỏ bọc bên ngoài của hắn cũng phải là 
nhân vật có chút máu mặt chỉ đây, chắc là tra cứu tư liệu cũng không khó lắm. Ừm, trở vẻ phải 
kiểm tra lại mới được, chúng ta không thể xem thường kẻ địch này đâu." 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Thực ra thì bọn tôi và hắn cũng chưa tiếp xúc ở cự lụ gần bao giờ cả, 
chỉ liếc qua một cái từ đằng xa thôi. Song, chỉ cần dựa vào những gì chúng ta đã biết được về 
hắn, thì hắn đã là một kẻ rất đáng sợ rồi. Huống hồ, nếu Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho 
nơi tích lũy tất cả của cải vùng Tây Tạng vào thời kỳ phồn thịnh nhất, vậy thì, trên đường tìm 
kiếm nó có gặp phải những thế lực đáng sợ hơn nữa cũng không có gì là lạ cả." 


Nhạc Dương lại nói: "Nhắc đến Bạc Ba La thần miếu, Cường Ba thiếu gia, hôm nay chắc anh 
cũng nên nói cho chúng tôi biết Bạc Ba La thần miếu là cái gì rồi chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba thở dài: "Được rồi, có điều các cậu phải kiên nhẫn mới được. Thực ra hiện 
nay những tư liệu mà tôi có về Bạc Ba La thần miếu, có thể một phần lớn những gì tôi nói đây 
không có liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, cần phải cho các cậu hiểu qua về một đoạn lịch 
sử Tây Tạng trước đã, hoặc có thể nói, đó là một đoạn lịch sử huy hoàng nhất của Tây Tạng." 


Nhạc Dương và Trương Lập đều tỏ ra mình rất nhẫn nại, sau đó nằng nặc thúc giục Trác Mộc 
Cường Ba kể nhanh lên. 


Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại toàn bộ những tư liệu gã đã nắm được cho đến giờ, sau đó bắt 
đầu dùng ngữ điệu thấp trầm của mình chầm chậm nói: "Trong sách Ngũ bộ di giáo có viết, năm 
629 sau Công Nguyên, Tùng Tán Can Bố kế vị Tán thổ, đã dời đo về Luo Suo, tức là Lhasa 
ngày nay, rồi bình định nổi loạn, chính phục các bộ Tô Tù, Dương Đồng, thống nhất cao 
nguyên Thanh Tạng, dưới sự trợ giúp của đại thần Lộc Đồng Tán chính thức lập nên vương 
quốc Thổ Phồn dựa trên chế độ chủ nô. Ông cho phát triển nghề chăn nuôi, mở rộng hệ thống 
tưới tiêu, ra lệnh cho quần thần chế định văn tự, ban hành `Đại pháp lệnh' khắp Thổ Lỗ Phồn 
để xử lý mối quan hệ giữa vương tộc Tán phổ và quý tộc thế gia, các nước lân bang và các giai 
tầng trong xã hội, thiết lập chế độ hành chính và chế độ quân sự, xây dựng phẩm cấp cho quan 
chức, ban bế luật lệ, thống nhất đơn vị đo lường và chế độ thuế má, du nhập văn hóa, kỹ thuật 


Trang 269/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


từ Trung Nguyên, Nê Bà La (tức là Nepal ngày nay), Thiên Trúc, làm xã hội Thổ Phồổn càng lúc 
càng phát triển. Tùng Tán Can Bố trước sau đã cưới hai vị công chú Xích Tôn, Văn Thành về 
làm vợ, khi tới đất Tạng, hai vị công chúa nàu đã mang theo không biết bao nhiêu là đồ đạc quú 
giá.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đang hết sức tập trung lắng nghe, gãi đầu nói tiếp: "Thế 
này nhé, chỉ nói riêng của hổi môn của Văn Thành công chúa thôi, theo như Thổ Phỏn vương 
triều thế tập minh giám ghi chép, khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng, đi theo có ngàn cỗ 
xe, ngoài tượng vàng Thích Ca to bằng người thật ra, còn chở đầy châu báu, tủ vàng sách ngọc 
và các loại trang sức vàng ngọc khác. Lại còn có nhiều loại đồ ăn thức uống, các loại chăn nệm 
gấm vóc có hoa văn trang trí, kinh điển bói toán có hơn ba trăm loại, sách dạy phân biệt thiện 
ác, xây dựng và thủ công cũng tới sáu mươi loại, một trăm phương thuốc chữa bệnh, bốn tác 
phẩm nghiên cứu y học, năm sách dạy chẩn đoán, sáu loại dụng cụ trị bệnh, và cả hạt giống ngũ 
cốc, củ cải nữa. Những người đi theo ngoài thị nữ, quan viên ra, còn có hơn ba nghìn thợ thủ 
công, văn sĩ, nhạc sư, nông dân Còn theo trong các sách cổ như Tùng Tán Can Bố di huấn, Mã 
Ni bảo huấn, Hiền giả hỉ yến ghi lại, thì còn nhiều hơn nữa. Trong Cựu Đường thư có chép, số 
quần áo trang sức quý giá của Văn Thành công chúa lên tới hai vạn thứ, quy mô lớn thế nào, 
chắc các cậu có thể hình dung được. Ngoài ra, của hồi môn của Xích Tôn công chúa cũng phải 
ngang mức ấy, nhiều như sao trên trời, nhiều như cỏ xanh trên thảo nguyên " 


Nhạc Dương và Trương Lập trợn tròn mắt lên, như thể đâu mới là chuyện không thể tin nổi nhất 
trong những chuyện họ nghe thấy ngàu hôm nay vây. Nhạc Dương lắp bắp: "Cũng hơi khoa 
trương quá phải không, vậy mà là công chúa lấy chồng à, gần như là phái cả đoàn giao lưu văn 
hóa mậu dịch vào Tây Tạng còn gì. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Lịch sử có bao nhiêu phần chân thực, chúng ta không thể biết được, 
cũng không tiện phỏng đoán bừa bãi. Có học giả đã chỉ ra rằng, lúc đó nhà Đường vừa dẹp yên 
Tứ Di, thiên hạ cũng mới an định, lòng người chỉ nghĩ đến chuyện yên ồn, bao hư phế còn chờ 
trùng hưng, lấy đâu của cải nhiều như thế làm của hồi môn chứ, nhưng sau khi kiểm chứng theo 
nhiều hướng, cá nhân tôi cho rằng, điểm này không phải là không có khả năng. Bởi vì lần kết 
giao hòa hiếu này có liên quan rất chặt chẽ với chiến tranh. Từ năm 638, Tùng Tán Can Bố đã 
phái sứ giả Lộc Đông Tán đến cầu thân với nhà Đường, nhưng bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân 
từ chối, Tùng Tán Can Bố nổi giận, liền dẫn hai mươi vạn binh, trước là đánh bại Thổ Dục Hồn 
nằm giữa Tây Tạng và nhà Đường, đuổi người Thổ Dục Hồn tới vùng duyên hải, kế đó đánh một 
mạch tới Tùng Châu, uy hiếp triều đình nhà Đường, nếu không gả công chúa cho thì sẽ đánh 
thẳng tới Trường An. Đường Thái Tông cũng khởi binh phản kích, theo như các sách Tân cự 
Đường thư, Sách phủ nguyên quy ghi chép, lúc đó quân Đường đại triển thần uụ, Tùng Tán Can 
Bố bị khuất phục, phải cầu hòa, sau đó lại cầu thân lần nữa; nhưng trong các thư tịch như Hiển 
giả hỉ yến, Tây Tạng Vương thống ký, Lạp Đạt Khắc Vương thống k, thì lại là song phương 
giằng co mất hơn một năm, nhà Đường không thể không lấu hôn nhân hòa hiếu để thỏa hiệp. 
Công chúa Văn Thành ởi lấu chồng theo chính sách hòa hiếu với các quốc gia lân bang, mà Thổ 
Phồn lại là thế lực lớn nhất mặt phía Tâu nhà Đường, vì vậu của cải và thư tịch công chúa mang 
theo khẳng định là không chỉ nhiều như bình thường được. Sau nàu Tùng Tán Can Bố đã xây 
dựng Đại Chiêu tự và Tiểu Chiêu tự cho hai vị công chúa, rồi lại xâu cả Bố Đạt La cung. Phải 
rồi, hai cậu đi Bố Đạt La cung bao giờ chưa? " 


Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi Trương Lập: "Cảm 


Trang 270/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giác thế nào? " 


Trương Lập nói: "Ờ, ờ, rực rõ huy hoàng, khí thế hào hùng ừm, nên hình dung thế nào nhỉ? 
Cũng có thể coi là một tiêu chí thiêng liêng của Tây Tạng đi, khiến người ta thấy tịnh tâm, bình 
lặng. Tóm lại là những thứ bên trong đó có thể làm một người tính tình nóng nảy trở nên thành 
kính, phẳng phất như trong cõi u minh xa xăm đúng là có thần linh đang chăm chú nhìn ta, bảo 
ban ta hãu phản tỉnh lại những chuyện mình làm trong đới là đúng hay sai vậy” 


Trác Mộc Cường Ba thấu Trương Lập cảm khái vô vàn, mà lại không thể nói ra, liền ra hiệu bảo 
đủ rồi, sau đó nói: "Vậy thì, các cậu có biết Bố Đạt La cung trong lịch sử như thế nào hau 
không? " 


Trương Lập ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngần ngừ: "Bố Đạt La cung trong lịch sử? " 
Nhạc Dương đã hơi nôn nóng, vội hỏi: "Chuyện này thì liên quan gì với chúng ta chứ ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi đã bảo rồi, đừng nôn nóng mà lại, nghe tôi nói hết thì hai cậu sẽ 
hiểu thôi. Trong sử sách ghi chép, Bố Đạt La cung là nơi ở của Tùng Tán Can Bố và Văn Thành 
công chúa sau khi thành hôn, có một ngàn gian điện, ngói bằng lưu lụ, tường bằng ngọc, cung 
điện cao chín tầng, xây dọc triển núi, tựa hồ như bước lên thiên cung. Sách Ngũ bộ di giáo có 
ghi, Bố Đạt La cung xây dựa vào núi, lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga, hùng vĩ, cao vút 
tận trời, khí thế ngút mây xanh; Tây Tạng Vương thống kú viết, Văn Thành công chúa đã triệu 
tập rất nhiều thợ xây và thợ thủ công làm tượng Phật, tầng dưới dựa theo bố cục trước điện sau 
đường, xung quanh Phật điện, mái cong vềnh lên, chỗ rẽ thiết kế theo kiểu đấu củng 5, phía 
trên có các vật mau mắn như pháp luân, hươu nằm, cùng với hành lang điêu khắc hoa sen, chim 
bay điểm xuyết các cột đã khắc hình Phật, bảo bình 6, ma hạt ngư 7, kim xí điểu 8 Trong Tâu 
Tạng Vương thần kú chép, Hồng cung mới xây, cao chín tầng, trong ngoài có ba lớp thành, điện 
ngàn gian, tường dày năm thước, bên trông đổ bạc lỏng vào, tường bên trong dát vàng, khảm đủ 
các loại châu báu ngọc ngà, hai cung điện của Tán phổ và Giáp sa 9 nối liền với nhau bằng một 
cây cầu bằng bạc." 


Trương Lập chau mày: "Không để ý lắm, hình như là có thì phải." 

Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói: "Vậy bên trong còn có gì nữa? Mặt tường bên dưới mái hiên 
được trang trí bằng đồng mạ vàng, hình tượng đều là bát bảo pháp khí của Phật giáo. Thân cột 
và đòn dông đầy những hình vẽ màu sắc rực rỡ và hoa văn chạm trổ. Bên trong hành lang đan 
chéo, cung điện nhiều không kể xiết, không gian quanh co rối rắm, người bước vào đó kể nhe đi 
vào một thế giới thần bí vậy. Trong Hiền giả hỉ yến có ghi, trong cung có rất nhiều châu báu văn 
vật quú giá, gần vạn tấm thanka các loại, các tượng Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc thạch, 
bằng gỗ, bằng đất phải lên đến số vạn. Trong đó, sàn nhà bằng vàng, tường bằng ngọc, hoàng 
kim châu báu khảm khắp nơi, phối hợp với bích họa đủ màu rực rỡ huy hoàng, điện phụ ở hai 
bên đại điện thờ phụng tượng đứng bằng vàng ròng của Tùng Tán Can Bố và Văn Thành công 
chúa, cao tới ba trượng, nặng chín vạn chín ngàn cân, ngoài ra còn có tượng Phật, tượng Tùng 
Tán Can Bố, tượng Văn Thành công chua và tượng Xích Tôn công chúa phải vài ngàn bức lại 
còn không ít những vật cực kỳ quý giá, chẳng hạn như man trát 10 kết bằng mười vạn hạt ngọc 
trai, một ngàn quyển kinh Phật trên giấu lam do đích thân Văn Thành công chúa dịch, đồ sứ tinh 
xảo nhiều vô số ” 


Nhạc Dương hai mắt sáng rực lên, còn Trương Lập nhìn không kìm chế được, buột miệng phản 


Trang 271/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bác: "Anh đùa, đùa cái trò gì vậu! Bích họa với thanka các thứ rất nhiều, nhưng mà làm gì khoa 
trương như anh nói chứ, cái gì mà tượng vàng ròng cao ba trượng, mười vạn hạt ngọc trai, sàn 
nhà cũng có phải bằng vàng đâu chứ. " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không phải tôi nói, mà là sử sách nói. Tôi biết nghe thế có vẻ rất khó 
tin, nhưng các cậu cứ nhẫn nại nghe tôi nói hết đã, sắp vào tới chủ để chính rồi. Đầu tiên, Bố 
Đạt La cung mà chúng ta thấy ngàu hôm nay, hoàn toàn không phải tòa Bố Đạt La cung của 
một ngàn năm trước, nó đã từng hai lần bị hủy diệt bởi ngọn lửa chiến tranh, đây là lần trùng tu 
thứ ba rồi, tuy rằng quy mô tổng thể có lớn hơn trước đây, nhưng lò trân dị phẩm bên trong thì 
còn xa mới bì kịp Bố Đạt La cung của một ngàn năm về trước. Mà Bố Đạt La cung và hai ngôi 
chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu được xây dựng chủ yếu là để cung phụng tượng Phật và của hồi 
môn của hai vị công chúa mang theo. Khi ấy ba cung điện lớn cũng không sao chứa hết được 
những trân phẩm hiếm thấy đó, đặc biệt là vật phẩm công chúa Văn Thành mang theo quá 
nhiều, vậy là đành phải xây thêm bốn ngôi chùa miếu khác để cung phụng những trân phẩm 
này, nghĩ lại thì chắc đó chính là khởi nguồn của Tứ Phương miếu rồi. Có điều, chúng ta chỉ tìm 
được một ít tư liệu về bốn ngôi miếu này trong cổ kinh Ninh Mã ở nhà tôi, còn trong chính sử thì 
tuyệt nhiên không tìm thấy gì. Duụ cái gọi là chính sử Tây Tạng mà chúng ta có thể tìm đọc tra 
cứu, toàn bộ đều được biên soạn sau thời diệt Phật, cách thời điểm Văn Thành công chúa vào 
đất Tạng mấy trăm năm, Tạng sử chính thống trước khi diệt Phật thì đã hoàn toàn không thể tra 
cứu được nữa rồi. Còn như chúng tôi kiểm chứng trong dã sử, thì phát hiện ra công chúa Văn 
Thành sau khi đến Tây Tạng đã dùng công nghệ đo vẽ tiên tiến thời đó vẽ ra bản đồ toàn bộ 
miền Tây Tạng, chỉ ra địa hình đất Tạng như một con ma nữ, muốn Thổ Phồn được bình vên, 
quanh năm sung túc, thì phải xây chùa ở tim gan ma nữ, xây chùa ở tay chân ma nữ, xây chùa ở 
các khớp xương nối tay chân và cơ thể ma nữ, xây chùa ở các khớp giữa cánh tau cẳng chân ma 
nữa, tổng cộng mười hai ngôi, thêm vào các chùa miếu do Xích Tôn công chúa và các phi tần 
khác của Tùng Tán Can Bố xây dựng, tổng cộng có một trăm linh tám ngôi. Nếu theo như cổ 
kinh Ninh Mã, bốn ngôi miếu ở chỗ chuyển ngoặt trong hình chữ vạn, gọi là Tứ Phương miếu, 
các cậu hãy thử tìm thử Tây Tạng nữ ma đồ 11 mà tra lại, rồi sẽ phát hiện, ma nữ đó một tau 
giơ lên một tay hạ xuống, qub hai chân thành tư thế bắn tên, không nghiêng không lệch, vừa 
hay thành một chữ "vạn" của nhà Phật. Vậy thì Tứ Phương miếu, chắc là bốn ngôi miếu xây ở 
các khớp giữa tay chân của ma nữ. Thực ra, mười hai ngôi miếu đó sớm đã biến mất trong lịch 
sử rồi, cho dù hiện nay có còn tồn tại những chùa miếu cùng tên thì cũng đều là do người đời 
sau trùng tu lại mà thôi. Theo cha tôi suy đoán, và những gì ghi chép trong cổ kinh Ninh Mã, 
bốn ngôi miếu ở bốn phương lần lượt là Giáng Chân Cách Kiệt tự ở phía Tây Bắc, Cách Tát La 
Khang tự ở phía Tây Nam, Bố Khúc tự ở phía Đông Bắc, và Sắc Cát Lạp Khang tự ở phía Đông 
Nam.” 


Trương Lập đã nghe Đức Nhân lão gia nhắc tới bốn ngôi miếu này, liền ngấm ngầm gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba lại tiếp lời: "Bố Đạt La cung, Đại Chiêu tự, Tiểu Chiêu tự, Tứ Phương miếu, 
những nơi này kể từ khi xây dựng đã trở thành trung tâm chính trị tôn giáo của cả miền đất Tây 
Tạng, vừa là hành cung của quyền lực tối cao, đồng thời cũng là thánh địa tôn giáo tối cao của 
Tây Tạng. Sau đó, cho tới trước năm 841, vương triều Thổ Phồn trải qua thời kỳ phồn thịnh 
nhất của mình, khắp nơi trên đất Tạng đều xây dựng vô số chùa miếu, k trân dị phẩm cất giấu 
trong các chùa miếu khắp nơi nhiều không kể xiết, rực rỡ muôn màu, trong đó, Bố Đạt La cung, 
Đại Chiêu tự, Tiểu Chiêu tự thậm chí còn một độ lo âu vì nhiều của cải quá, các đồ vàng bạc 
thông thường đành chia về các chùa chiền địa phương, tất nhiên, sử liệu ghi chép đây đủ nhất 


Trang 272/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chính là các đồ châu báu quý giá của Văn Thành công chúa, Xích Tôn công chúa mang vào Tâu 
Tạng, còn phần cống nạp hàng năm thì chỉ chép rất sơ sài, những chữ nổi lên nhiều nhất chính 
là - Nhiều! Tinh xảo! Mỹ lệ! Cho tới năm 841 sau Công nguyên, hai trăm năm sau khi Tùng Tan 
Can Bố thống nhất Thổ Phồn, quốc lực phát triển chưa từng thấu, của cải nhiều chưa từng thấu, 
đúng vào lúc này, thì bất ngờ xảy ra sự kiện Tán phổ Lãng Đạt Mã diệt Phật, Lãng Đạt Mã giết 
hại tăng lực Phật giáo, sau đó Thổ Phồn rơi vào nội loạn, trận nội chiến nàu kéo dài cả trăm 
năm có lẻ, lịch sử không còn ai ghi chép nữa, chùa chiền thờ Phật đều bị niêm phong, vô số 
kinh sách sử tập bị thiêu hủy, cuối cùng cả Bố Đạt La cung cũng không thoát khỏi số phận, bị 
hủy trong lửa chiến tranh " Ngữ điệu Trác Mộc Cường Ba trở nên nhanh hơn, "Trong giai đoạn 
lịch sử không người ghi chép ấy, chẳng ai biết đã xảy ra những sự kiện gì. Khi chiến sự lắng 
xuống, mọi người xây dựng lại miền đất hoang tàn sau chiến tranh, họ mới kinh ngạc phát hiện 
ra, trong chiến tranh, dường như đã có những thứ mất đi. Nhưng mất đi thứ gì chứ? Chính là tất 
cả của cải cất giấu trong các chùa chiền thời kỳ Thổ Phỏn vương triều còn thịnh vượng nhất! 
Những đồ châu báu ngọc ngà nhỏ còn có thể bị thất lạc bỏ quên, những những thứ lớn, những 
bảo vật quú giá nhất của nhà Phật thì không thể ai biết đã đi đâu tượng vàng cao ba trượng của 
Tùng Tán Can Bố, Văn Thành công chúa, man trát kết từ mười hai vạn hạt ngọc trai, Ngộ 
Không ngọc bích trong Bố Đạt La cung, tượng vàng Thích Ca Mâu Ni trong Đại Chiêu tự, Tiểu 
Chiêu tự, ba trăm sáu mươi quyển kinh điển Văn Thành công chúa mang vào Tây Tạng, một 
nghìn bộ kinh trên giấy lam do đích thân nàng chú dịch tất cả đều không biết ở đâu. Chúng chỉ 
xuất hiện trong lịch sử, song không ai biết chúng hạ lạc nơi nào? Đã bị phá hủy? Bị giấu đi? 
Chuyện này trở thành câu đố lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng, tất cả đều biến mất, tất cả những 
thứ đó đều biến mất." 


Giống hệt như giáo sư Phương Tân lúc đầu tiên nghe được truyền thuyết về Tứ Phương miếu, 
hai mắt Nhạc Dương đỏ vện lên, phát âm cũng không rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại: "Biếnbiến mấ? 
Biến mất rồi" 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Nhạc Dương giải thích: "Về chuyện tất cả của cải tích 
lũy trong thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử Tây Tạng đột nhiên biến mất này, đã có vô số sử 
gia tìm cách kiểm chứng, vô số chuyên gia khảo cổ thăm dò tìm kiếm, song đều không phát 
hiện bất cứ đầu mối nào, những bảo vật quý giá nhất đồng thời cũng mang đậm sắc thái truyền 
kù nhất trong lịch sử Tây Tạng đó giờ không ai biết tìm ở đâu. Chúng từng xuất hiện trong lịch 
sử, nhưng dường như cũng chỉ xuất hiện trong lịch sử mà thôi, còn trong hiện thực thì cơ hồ đã 
bốc hơi mất, cùng biến mất với những năm tháng bị chiến tranh xóa nhòa lịch sử kia rồi." 


Nhạc Dương kích động thốt lên: "Vậy thì Bạc Ba La thần miếu, chính là" 
Biên niên kú Bạc Ba La 


Trác Mộc Cường Ba xua tay tỏ ý bảo Nhạc Dương đừng nôn nóng, đoạn nói: "Nghe tôi nói hết 
đã, muốn biết chuyện liên quan tới Bạc Ba La thần miếu, các cậu cần phải biết về giai đoạn 
chiến tranh đó trước mới được, mà nhắc đến giai đoạn chiến tranh ấy, chỉ sợ một hai ngày cũng 
không nói hết được mất, lại còn liên đới đến cả cuộc tranh đấu giữa hai thứ tôn giáo nữa, giờ tôi 
chỉ có thể dùng cách nói đơn giản nhất, thông tục nhất kể sơ qua cho các cậu mà thôi. Nói thế 
này nhé, từ thời viễn cổ, người Tạng chúng tôi đã định cư ở vùng cao nguyên Tây Tạng này rồi, 
theo dòng lịch sử đổi dời, họ bắt đầu xuất hiện sự sùng bái nguyên thủy, rồi tiến thêm một bước 
phát triển thành tôn giáo vương quyên, đó chính là Bản giáo nguyên thủy của Tây Tạng, còn về 


Trang 273/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sau lại chia thành Hắc Bản, Bạch Bản thì ở đâu không nói kỹ nữa. Tóm lại là các cậu nhớ cho 
kỹ, Bản giáo là tôn giáo của Tây Tạng, đồng thời còn luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong 
chính quyền địa phương, cho tới khi Tùng Tán Can Bố cưới hai vị công chúa Văn Thành và Xích 
Tôn, Phật giáo mới chính thức vào Tây Tạng như một thứ tôn giáo khác ngoài Bản giáo, vì hệ tư 
tưởng của Phật giáo hệ thống hơn, hợp lý hơn, nên chẳng mấy chốc tôn giáo này đã thay thế vị 
trí trong nền chính trị Tâu Tạng của Bản giáo. Từ khi Tùng Tán Can Bố phế Bản giáo phát triển 
Phật giáo, cho tới năm 841 Lãng Đạt Mã chấn hưng Bản giáo diệt Phật giáo, giai đoạn lịch sử 
này được gọi là Tiền hoằng kỳ, Tạng truyền Phật giáo không phân biệt phái hệ, mà chỉ có sự 
tranh đấu giữa Phật giáo và Bản giáo, hai thế lực tôn giáo này không ngừng đấu đá, hụ vọng phe 
phái của mình sẽ đạt được địa vị cao hơn, cũng như nhiều quyền lợi chính trị hơn. Phật giáo từ 
khi được du nhập vào Tây Tạng, địa vị không ngừng vững bước nâng cao, luôn chiếm thượng 
phong so với Bản giáo nguyên thủy, nhưng vì các đời Tán thổ quá đỗi coi trọng Phật giáo, thậm 
chí còn tới mức người dân không thể chịu đựng nổi, tới đời Tạng vương thứ bốn mươi mốt Xích 
Tổ Đức Tán Nhiệt Ba Cân, Phật giáo Tâu Tạng phát triển mạnh mẽ vô cùng. Tạng Vương Xích 
Tổ Đức Tán vô cùng cung kính với tăng lữ, cung dưỡng đây đủ, tóc tết thành sam buộc bên trái 
bằng vải trắng, bên phải bằng vải đỏ, vải đỏ tượng trưng cho nghênh đón tăng bảo, vải trắng đại 
biểu cho nghênh đón các yogi. Đồng thời, Tạng vương còn định ra chế độ bảy hộ gia đình phải 
cung phụng một nhà sư. Nhưng Tán phổ chỉ biết cúng vái sư sãi, mà quên mất thuế khóa nặng 
nề đang làm nhân dân khốn khó, dẫn đến người dân đều chịu nỗi khổ khốn cùng mà hận lây 
sang cả Phật pháp, chôn giấu một mối ác duyên cho sự kiện diệt Phật sau này. Tạng vương đời 
thứ bốn mươi hai Lãng Đạt Mã kế vị, liền ra sức diệt Phật, cấm dịch kinh điển Phật giáo, hủu 
chùa phá miếu, phá hoại tượng Phật, kinh Phật, sát hại tăng lữ, Phật giáo Tây Tạng bắt đầu 
chìm vào giai đoạn đen tối. Đây chính là khởi nguồn cho chiến tranh, trong lịch sử Tây Tạng, 
hành động diệt Phật cấm Phật không chỉ diễn ra có một lần, có điều lần này là nghiêm trọng 
nhất. Về sau Lãng Đạt Mã bị một nhà sư ám sát, hai người con của ông ta đấu đá tranh giành 
quyền lực, xuất binh đánh nhau, trong sử sách gọi là Loạn ngũ ước, đồng thời người dân cũng 
bất mãn với chế độ thống trị, thi nhau nổi dậu tạo phản, cuối cùng dẫn đến hơn một trăm năm 
loạn lạc của Thổ Phồn, trước sau đã phân tách rồi hình thành mấy chính quyên khác nhau, đồ 
đạc trong các chùa chiên, chính là bị thất lạc trong thời kỳ này." 


Giọng Trác Mộc Cường Ba hơi cao lên một chút: "Bây giờ, chúng ta nói chuyện Bạc Ba La thần 
miếu thì dễ lú giải hơn rồi, kể từ khi Lãng Đạt Mã diệt Phật năm 841, thoáng cái đã ngàn năm 
trôi qua, có rất nhiều điển tịch Phật giáo của người Tạng ghi chép rằng, đột nhiên có một nhà 
thám hiểm người Anh tới bán đảo Indochina, chính là Trung Quốc theo cách nói của người xưa, 
sau khi tới Trung Quốc, ông ta không lưu luyến ở các cố đô danh thắng như các nhà thám hiểm 
khác, mà đi một mạch đến vùng Tây Tạng lạnh giá, tên của ông ta chính là Henry Morton 
Stanleu, sau đó, ông ta bắt đầu thăm dò khắp Tây Tạng, tìm tòi nghiên cứu trong các chùa miếu 
lớn, theo những gì Stanley nói thì ông ta đang tìm một nơi gọi là Bạc Ba La. Về con người nàu, 
trước mắt chúng ta mới chỉ thu thập được tất ít tư liệu, ngoại trừ biết tên và biết ông ta là nhà 
thám hiểm ra thì chỉ tìm được vài bài báo ở thời kỳ đó trên thư viện Britanica, biết được một chút 
về những cuộc thám hiểm trên khắp thế giời của ông ta, song hoàn toàn không liên quan gì tới 
Tây Tạng. Còn chuyện tại sao ông ta biết tới Bạc Ba La thần miếu, cách giải thích được lưu 
truyền nhiều nhất mà chúng ta biết được hiện nay là, Stanleu từng ở vùng tiếp giáp giữa Ấn Độ 
và Tây Tạng, nghe được các nghệ nhân tộc Tạng, nghe được sử thi A Li vương thần bí, trong sử 
thi đó có nhắc tới Bạc Ba La, còn về việc ông ta đi Ấn Độ lúc nào, nghe ở ở nơi cụ thể nào, thì 
chúng ta đều chưa làm rõ được. Tóm lại là, kể từ Stanleu trở đi, cụm từ Bạc Ba La thần miếu bắt 


Trang 274/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thầu giáo gọi năm mà Stanley tới Đại Tuyết sơn lần 
cuối cùng, tức là năm 1844, là năm khởi nguồn cho cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu sau 
này. Mặc dù cả đời Stanley không tìm được Bạc Ba La thần miếu, song ông ta đã hết lượt này 
đến lượt khác cổ xúy mọi người rằng ở Tây Tạng có một kho báu có thể nói là lớn nhất thế giới, 
gọi là Bạc Ba La, mới đầu thì không ai tin ông ta cả, nhưng sau này, dường như ông ta đã tìm 
được một số đầu mối, về điểm này, chúng ta vẫn đang đợi chứng thực lại, có lẽ là kinh sách và 
một số đồ quý được giấu đi trong thời k diệt Phật, nghe đâu số báu vật này đều đã được lén vận 
chuyển tới Anh, song không công khai ra bao giờ, cho tới khi Stanleu mất tích một thời gian dài, 
những lời đồn thốn liên quan tới Bạc Ba La thần miếu mới dân dân lan rộng, lần này, thì không 
ai còn hoài nghỉ tính xác thực của nó nữa, tại sao không hoài nghi nữa, tôi đoán có lẽ là bởi 
những thứ Stanley mang về Anh quốc, làm họ tin rằng ở Tây Tạng còn một lượng lớn kỳ trân dị 
bảo còn chưa được khai quật. Cũng có nghĩa là kể từ đó trở đi, vô số nhà thám hiểm bắt đầu lục 
tục đổ về Tây Tạng, dấu chân họ đã in dấu khắp các khi không người của Tây Tạng." 


Trác Mộc Cường Ba liếc Trương Lập và Nhạc Dương đang đến thở mạnh cũng không dám, tiếp 
tục nói: "Quan hệ giữa Bạc Ba La và Tứ Phương miếu, giữa cả Đại Chiêu tự, Tiểu Chiêu tự, Bố 
Đạt La cung, không thể trực tiếp vẽ một dấu bằng. Song ở nhà tôi có một cuốn sách cổ, nghe 
đồn cũng là vật lưu truyền từ thời Phật giáo phục hưng 12, hiện nay gọi là cổ kinh Ninh Mã, 
thực chất là một cuốn sử do tăng lữ Ninh Mã giáo 13 thời cổ ghi chép, về giai đoạn diệt Phật 
giáo trong lịch sử đó, trong sách có ghi chép như vậy, khi Tán phổ Lãng Đạt Mã hạ lệnh diệt 
Phật, Đại Chiêu tự và Tiểu Chiêu tự gặp nạn đầu tiên, còn các sư tăng ở Tứ Phương miếu thì đã 
nhận được tin tức từ trước, vì lúc đó Lãng Đạt Mã chủ trương suy tôn Bản giáo, diệt Phật giáo, 
họ bèn ngụy trang thành giáo đỏ Bản giáo, lần lượt chia đợt chuyển các báu vật trong Tứ 
Phương miếu ởi, còn rốt cuộc là đưa đi đâu, thì không ghi chép chỉ tiết, trong kinh sách chỉ có 
một câu, đại ý đó là một nơi không thấy mặt trời dâng lên đằng Đông, cũng không thấu mặt trời 
lặn xuống đằng Tây, nhưng quanh năm đều tắm trong ánh mặt trời rực rõ, những tín đồ linh hồn 
mãi mãi trung thành canh gác ở đó. Câu nàu, chính là đầu mối duy nhất về Tứ Phương miếu mà 
chúng ta biết được, còn ý nghĩa của Bạc Ba La thần miếu không phải là gì khác, chính là báu vật 
nhiều như biển lớn, thiêng liêng chí cao vô thượng, cái tên nàu, tự thân đã là một lời nguyễn ma 
quủ, khiến những kẻ tâm địa xấu xa quên cả thân phận và sự tôn nghiêm, để lòng tham làm 
đánh mất cả chính mình." 


Nhạc Dương là người đầu tiên để mất mình, đồng tử anh chàng dãn ra, lấp lánh những tia sáng 
dị thường, không biết vô tình hay cố ý liếm liếm cặp môi khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm 
nước bọt, hạ giọng lầm bẩm như say: "Bạc Ba La, thì ra chính là Bạc Ba La. Bạc Ba La" 


Trương Lập nhìn vẻ mặt Nhạc Dương mà lấy làm lạ, đưa tau vung vấu trước mặt anh ta xem có 
còn tri giác không, Nhạc Dương hất tây Trương Lập ra quở trách: "Đừng nhìn tôi kiểu ấu, thế 
nào thì tôi vẫn tỉnh táo chứ." 


Trác Mộc Cường Ba mặc kệ hai người cãi nhau, tiếp tục nói: "Tại vì thời của Stanley cách chúng 
ta quá xa, nên rất khó thu thập được tư liệu về ông ta trên Internet, chính thế mà nghiên cứu 
của chúng ta về con người nàu không được sâu lắm, chỉ biết ông ta có lẽ là người cận hiện đại 
đầu tiên đi tìm kiếm Bạc Ba La, cả đời ông ta, từ khi biết đến Bạc Ba La liền gắn kết luôn với 
Tây Tạng, cuối cùng hình như cũng chết ở Tâu Tạng thì phải, nhưng không hiểu tại sao, tấm 
bản đồ ông ta phát hiện được ở Tây Tạng bị lưu lạc ra ngoài, nghe đồn là tấm bản đồ số có đánh 
dấu lối vào Bạc Ba La thần miếu, về sau đã dẫn đến tranh đoạt rất khốc liệt " Gã kể lại câu 


Trang 275/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện tranh đoạt bản đồ mà giáo sư Phương Tân đã tìm được một lượt, lại làm Nhạc Dương và 
Trương Lập thêm một phen nín thở, trong lòng xao động. 


Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp: "Chuyện liên quan tới tấm bản đồ này thật giả thế nào còn 
chưa thể xác định được, nếu có bản đồ mà tìm hơn một trăm năm vẫn chưa thấu thì hình như 
cũng không ổn cho lắm, nhưng có rất nhiều sự kiện liên quan tới Bạc Ba La đã thực sự xả ra. 
Để tôi lấy ví dụ, như là ở nước Nga chẳng hạn. Sau khi Stanleu mất tích, có một quãng thời gian 
rất dài không còn tìm được tư liệu gì liên quan tới Bạc Ba La cả, thầy giáo nói, tạm thời chúng ta 
gọi giai đoạn này là thời kỳ trầm lắng của Bạc Ba La, sau Đại chiến Thế giời lần thứ nhất, cụm 
từ thần bí "Bạc Ba La" lại đột nhiên tái xuất hiện, kể từ đây, chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng 
của Bạc Ba La. Trong hai năm, 1927-1928, cũng chính là thời kỳ phục hưng sơ khởi, lúc đó vẫn 
còn là thời Dân Quốc, Liên Xô đã từng hai lần phái đoàn chuyên gia tới Tâu Tạng, họ mang 
theo thư của Chính phủ Liên Xô gửi chính quyền đương cục Tây Tạng. Sau khi tới đất Tạng, 
bọn họ lấu danh nghĩa đến chùa chiên bố thí, chụp ảnh quay phim, thu thập tin tức. Rết cuộc họ 
đã biết những gì, đang tìm kiếm thứ gì, chúng ta mới chỉ tra được tới đây thì đứt đầu mối. Vẻ 
sau, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mười ba qua đời, quan hệ giữa Tây Tạng và Liên Xô dường như 
cũng đã cắt đứt. Đặc biệt là sau khi Đại chiến Thế giới thứ hai nổ ra, trong tầng lớp tăng nhân và 
quý tộc thượng lưu Tây Tạng bắt đầu dần dần hình thành một thế lực tách ra theo hường thân 
Anh Mỹ, bọn họ coi Liên Xô xã hội chủ nghĩa như hồng thủy mãnh thú, từ chối không quan hệ 
với nước này. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Liên Xô cũng bị cuốn vào vòng chiến, không còn rảnh 
tau mà lo đến Tây Tạng, song trên thực tế, họ chưa bao giờ ngừng cuộc tìm kiếm ở vùng đất 
này. Kù thực, trong và sau Thế chiến ÏlI, không chỉ Liên Xô, cả Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản cũng có 
rất nhiều người hoạt động ở Tây Tạng. Nhưng rốt cuộc họ làm gì ở Tây Tạng? Đây cũng là 
những dự liệu mà hiện nay chúng ta còn chưa điều tra được. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng có lẽ 
hoạt động của họ liên quan đến Bạc Ba La, nhưng lại không tìm được bất cứ đầu mối nào trong 
các tư liệu công khai cả. Kể từ lúc Stanley tới Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, tới khi 
ông ta mất tích, tới khi có vô số đoàn thám hiểm tới Tây Tạng, đều không biết họ đang tìm kiếm 
cái gì, ở giữa thiếu mất một mắt xích, chính là một mắt xích rất quan trọng trước nay chúng ta 
vẫn chưa điều tra ra được. Đặc biệt là những người tới tìm Bạc Ba La thần miếu sau Thế chiến I 
và Thế chiến II, đừng nói là các cậu, mà cả tôi cũng không sao tin nổi. Nếu những chuyện đó là 
sự thật, vậy thì, thứ mà họ tìm kiếm, chỉ e không chỉ đơn giản là của cải thôi đâu, rốt cuộc Bạc 
Bac La thần miếu ẩn chứa bí mật gì chứ nhỉ, hà " 


Trác Mộc Cường Ba nói tới đây, đột nhiên sực nhớ ra tập tư liệu dày cộp trong tau Lữ Cánh 
Nam, liền bảo Trương Lập và Nhạc Dương: "Có lẽ, mắt xích quan trọng này, là một sự kiện nào 
đó xảy ra sau khi Stanleu mất tích ở Tâu Tạng và trước khi vô số thế lực tới đâu. Nhà nước hẳn 
là đã biết rồi, nếu chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành được lần băng rừng này, biết đâu Lữ 
Cánh Nam sẽ tiết lộ một chút tư liệu cũng không chừng." 


Trương Lập nói: "Thêm một lần được Cường Ba thiếu gia kể tường tận về Bạc Ba La thần miếu, 
khiến toàn thân tôi căng tràn sức mạnh, đừng nói là vượt qua rừng rậm Nam Mỹ, mà dù băng 
qua Nam Cực cũng chẳng vấn đề gì ấu chứ! " 


Tim Nhạc Dương vẫn còn đang đập thình thịch, anh chàng liếc mắt sang nhìn Trác Mộc Cường 
Ba vẫn tỏ ra bình tĩnh dị thường, lấu làm ngạc nhiên hỏi: "Cường Ba thiếu gia, có một vấn đề tôi 
vẫn muốn hỏi anh từ lâu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chuyện gì vậy, cậu nói đi.” 


Trang 276/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương hỏi: “Theo lý mà nói, Cường Ba thiếu gia xuất thân trong gia đình Phật giáo, cha 
anh lại được xưng là đại trí giả, địa vị gần như một nửa Phật sống rồi, như vậy thì, quan hệ giữa 
Cường Ba thiếu gia và Tạng truyền Phật giáo hắn phải sâu xa lắm nhỉ! " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ưm, cũng có thể nói như vậy." 


Nhạc Dương nói: "Bạc Ba La thần miếu đó là của cải quý giá nhất của triều đại huy hoàng nhất 
trong lịch sử Tây Tạng để lại, vừa rồi tôi nghe anh kể truyền thuyết Bạc Ba La thần miếu, đến 
giờ vẫn còn kích động đây này. Vậy mà, sao tôi cứ thấy thái độ của anh có vẻ lãnh đạm thì phải, 
hình như chẳng hề quan tâm đến việc khai quật ngôi miếu đó lên thì phải. Lẽ nào trong lòng 
Cường Ba thiếu gia anh, ngoài Tạng ngao ra, những thứ khác đều không thể làm anh hứng thú 
hay sao? Anh là con cháu của Phật giáo thế gia cơ mà? ” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Kha kha, chắc là cậu không biết, mặc dù xuất thân trong Phật 
giáo thế gia, nhưng bản thân tôi lại không hứng thú lắm với tôn giáo, nói chung là chẳng tin tôn 
giáo nào cả, tôi chỉ tin vào chính mình. Vận mệnh là do mình nắm giữ, chỉ cần sống tốt đời nàu 
kiếp này, hạnh phúc không mong mạng tới kiếp sau, bất hạnh cũng không trách cứ kiếp trước. 
Tìm được Bạc Ba La thần miếu hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Cho dù tôi tìm được 
toàn bộ của cải trong Bạc Ba La thần miếu, cũng đâu thể mang đến sự thay đổi gì cho cuộc đời 
tôi chứ, tôi chỉ cần tìm thấu cái nơi đó mà thôi, thứ tôi theo đuổi là " 


Trương Lập nói: "Nhưng tục ngữ có câu `mưa dầm thấm lâư, vậy mà Cường Ba thiếu gia anh lại 
không hứng thú với tôn giáo " 


Gã ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói: "Thế nàu nhé, Nhạc Dương, tôi hỏi cậu, cậu là người thuộc thế 
hệ sinh sau năm 80, cậu có thích đi học không? " 


"Đi đi học? " Nhạc Dương lấy làm kỳ quái. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chẳng hạn như lúc các cậu học trung học ấy, cậu có thích quãng thời 
gian đó không? Yêu cầu phải ngồi trong lớp học, chỉ có thể nghe thầy cô giảng bài, tay chân 
phải đặt ngau ngắn, không thể ngọ nguậy bừa bãi" 


Trác Mộc Cường Ba còn chưa nói dứt, Nhạc Dương đã cười ồ lên: "A, cuộc sống như thế ai mà 
thích được chứ? Tôi mà thích đi học thì đã không làm lính rồi, biết đâu lại còn đang học tiến sĩ ở 
trường đại học nào cũng nên." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vậy là đúng rồi, giáo lú nhà Phật mà trước đây tôi tiếp xúc, cũng 
giống như các cậu đi học vậy thôi, ngày nào cũng phải ngồi trong Tiểu kinh các, đọc thuộc lòng 
những đoạn kinh vừa không thể nào hiểu nổi lại vừa trúc trắc khó phát âm. Cho đến bây giờ, tôi 
vẫn hễ thấy đống kinh sách đó là đau đầu, cái gì mà Phật gia, cái gì mà gác kinh lâu Phật, kinh 
tháp pháp khí chứ, tôi chẳng hứng thú gì hết. Lần này nếu chẳng phải Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La 
thần miếu có quan hệ lằng nhằng phức tạp, tôi nghĩ chắc mình không thể nào tham gia đội ngũ 
này đâu.” 


Trương Lập và Nhạc Dương mếu máo nhìn nhau, cũng tự nhủ: "Xem ra Đức Nhân lão gia là đại 
trí giả mà cách giáo dục con cái vẫn có vấn đẻ." Rồi lại nghĩ tới Bạc Ba La thần miếu Trác Mộc 
Cường Ba vừa kể, cả đêm hưng phấn, càng không sao ngủ được. 


Trang 277/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngày hôm sau, chim rừng sâu bọ vẫn rỉ rả, ánh dương rực rỡ, bốn người từ sớm đã chuẩn bị 
xong xuôi, lại bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn trong rừng sâu, giống như câu chuyện về sư tử 
Phi châu và linh dương vậy, khi mặt trời lên, hai bên đều ra sức luyện tập chạy bộ - vì sự sống. 
Ai mà biết được ngày hôm nay trong rừng sâu kia có gì đang chờ đón họ? 


Đoàn lữ hành tự túc 


Trong khu rừng già rộng lớn này, lúc thời tiết dễ chịu nhất đương nhiên là buổi sáng sớm, cơn 
gió nhẹ mát thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến mùi hương ngan ngát của 
bùn đất và những loài thực vật không thể gọi tên, cùng đến với gió, còn có cả tiếng chim ríu rít 
nữa. Mặc dù bốn người không dám chậm trễ dù chỉ một phút, nhưng cũng vẫn nhắm mắt lại để 
thả mình giữa tự nhiên, cảm nhận sự khoan khoái. Nhiệm vụ chống sào đã chuyển sang cho 
Trương Lập, ba người còn lại hoặc nằm hoặc ngồi, ngả ra trên bè gỗ ngắm cảnh, mấy người 
bọn họ giờ đây như đã ngộ được thế nào gọi là vận mệnh, cái gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh 
cũng không tránh nổi, vũ khí không rời tay, quá lắm thì quyết chiến một trận là cùng. 


Bọn lính gác của gia tộc khỉ rú 14 phát ra những tiếng rú cảnh giác, một con nhím xông thẳng 
ra làm kinh động khiến cả bảy lạc đà không bướu Nam Mỹ 15 chạy tứ tán, lũ chim oanh cũng 
ngừng kêu, đập cánh phạch phạch bay vút lên cao. Nước sông chỉ sâu ngang hông, dưới ánh 
mặt trời chói lói, thậm chí còn nhìn rõ được từng hạt cát dưới đáy sông, thi thoảng lại thấu một 
chùm lan dạ hương trôi theo con nước. Một lớp rong tiềm liên 16 nằm lặng lẽ dưới đáy sông, 
tựa như mái tóc mềm maij của thiếu nữ mỹ miều, để mặc người mẹ nước nhẹ nhàng chải vuốt. 
Cá mặt trời và cá thần tiên lúc nào cũng bơi thành từng đám lớn, đung đưa điệu đàng, lũ cá cờ 
hoa hồng và cá cờ pha lê lại càng không kém cạnh, thi nhau đua màu khoe sắc. 


Nhạc Dương nhoài người trên bè gỗ, khuấy nước nhè nhẹ, phẳng phất như chạm được vào lũ cá 
kia vậy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã trở lại trên gương mặt anh, đối với Nhạc Dương, 
khoảng khắc bình yên êm ái này chính là một sự hưởng thụ rất lớn. Ba Tang thì ngửa mặt nhìn 
lên không trung, một đám mây trắng xốp như bông lướt qua bầu trời, anh ta lập tức nhạy bén 
bắt được dấu hiệu này, trong đầu thầm nhủ: "Tích tụ sức mạnh hả, vẫn tích tụ hả. Khi chúng tụ 
lại với nhau, uy lực sẽ đáng sợ tới nhường nào! " Còn Trác Mộc Cường Ba lại nắm chặt báng 
súng, cảnh giác quan sát hoàn cảnh và động hướng xung quanh, trong lòng thật sự không muốn 
xảy ra chuyện như ngày hôm qua, thật sự là không. 


Xuất hành hết sức thuận lợi, thậm chí bốn người còn có cảm giác là hơi quá thuận lợi, so với 
những chuyện ngày hôm qua, hôm nay như thể đang tham gia đoàn tham quan vậy. Chính vào 
lúc họ có ý nghĩa này, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảnh báo: "Có người! ” 


Tốc độ bốn người tương đối nhanh, hơn nữa động tác cũng hết sức nhịp nhàng, gần như cùng 
lúc nhảy xuống nước, bơi tới bờ sông, lại nhanh nhẹn kéo bè gỗ vào rừng, giấu ngay tại chỗ, rồi 
cầm súng chờ đợi. Để để phòng kẻ địch phát hiện từ xa, trước đó họ đã dùng dâu mây và lá câu 
ngụy trang lên quần áo, trên mặt cũng bôi vằn vện, lúc này lần giữa rừng câu, không thể nói là 
ấn nấp không chuyên nghiệp được. 


Tiếng động lại gần hơn, ba con thuyền gỗ nhỏ đi ngược dòng lọt vào tầm ngắm của bốn người, 
giống như con thuyền trước đây của họ, thuyền gỗ hình thoi có mái chèo. Mỗi thuyền có ba tới 
năm người, người trên thuyền tóc đen có tóc vàng cũng có, hình như là thuộc nhiều chủng tộc 
khác nhau, nói chuyện cũng bằng mấy thứ ngôn ngữ. Nét mặt đám người này có vẻ rất nghiêm 


Trang 278/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


túc, tính cảnh giác cũng rất cao, hình như còn có mấy người chuyên phụ trách giám sát rừng câu 
hai bên bờ sông thì phải, nhưng hình như lại không có vũ khí. 


Nhìn tay của Trác Mộc Cường Ba ra hiệu, mấy người còn lại đều hiểu, người trên thuyền không 
biết là địch hay bạn, tạm thời không nên làm kinh động, để họ đi qua. Đúng lúc ba con thuyền 
sắp rời khỏi tầm mắt họ, đột nhiên vang lên một tiếng: "A", tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng 
trong buổi sáng sớm tĩnh lặng chốn rừng sâu này, ai cũng có thể nhận ra, đây là âm thanh của 
con người. 


Trên thuyền lập tức có phản ứng, có người lớn tiếng nói gì đó, những người còn lại cũng đều 
hoảng hốt luống cuống nhìn quanh quất, nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba không hiểu họ nói gì, 
hình như là thổ ngữ địa phương. Trác Mộc Cường Ba lừ mắt nhìn kẻ vừa làm lộ tung tích, 
Trương Lập nhăn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ tay vào một con nhện lông cách gò má anh ta chưa 
đây năm centimet. Con nhện này rất to, toàn thân lại mọc đầy lông đen tua tủa, cho dù là ai, bất 
ngờ trông thấy con vật to tướng này cũng ắt phải giật mình đánh thót. Đằng nào cũng đã kinh 
động tới đám người kia, chỉ còn cách "tiên hạ thủ vi cường", thấy đối phương không ai mang vũ 
khí nóng, bốn người liền cầm súng bước ra, chỉ thấu trên thuyền có một người da màu cà phê, 
điệu bộ có vẻ trung hậu thật thà đang thấp tha thấp thỏm giải thích gì đó. 


Vừa trông thấy bốn người cầm súng ởi ra, người có vẻ là hướng đạo đó lại càng nói nhanh hơn, 
vừa nói vừa khoa chân múa tay, còn người trên thuyền dường như cũng rất tự giác, không cần ra 
lệnh gì đã tự động đặt tay lên đầu. Trác Mộc Cường Ba hất hàm với Trương Lập, nói: "Hỏi thử 
xem, anh ta đang nói gì? ” 


Trương Lập lấy làm khó xử nói: "Hỏi thế nào bây giờ? ” Nhạc Dương chú ý thấy trong đám 
người này hình như chủng loại nào cũng có, lẽ nào đúng là gặp phải một đoàn tham quan? Anh 
bèn hỏi bằng tiếng Anh: "Có ai biết tiếng Anh không? " 


Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có người hưởng ứng: "Đừng nổ súng, chúng tôi là đoàn khách du 
lịch." "Chúng tôi chỉ qua đường thôi, không biết gì cả đâu." "Xin đừng nổ súng, chúng tôi sẽ 
nghe lệnh các anh" "Tôi là Kutu, tôi và sư đoàn trưởng Salison là bạn tốt, các anh thuộc phân 
đội nào vậy? ” 

Cả đám mồm năm miệng mười, đâm ra chẳng nghe rõ được gì, Ba Tang liền gắt lên: "Không 
được ồn! Phái một người ra đây nói chuyện! " 


Phương pháp này rất có tác dụng, mấy người trên thuyền nhanh chóng câm bặt. Trên con 
thuyền ở giữa có một người lên tiếng: "Sĩ quan, tôi có thể đứng dậy nói được không? " 


Trác Mộc Cường Ba thấy người đó hét lên rất vất vả, liền gọi: "Anh kia, qua đây nói chuyên." 


Một người đứng lên, bỗng nhiên có cảm giác như hạc giữa bầu gà vậy, cao khoảng một mét tám 
nhăm trở lên, người đàn ông da trắng này có mái tóc bạch kim, gương mặt anh tuấn sắc nét, đôi 
tau to bè trắng trẻo, cặp mắt màu xanh lam sâu thăm thắm giống như một vị học giả ôn nhu hòa 
nhã. Khi anh ta đi đến cạnh bọn Trác Mộc Cường Ba, cảm giác đầu tiên của mấy người là: ôn 
hòa, chắc chắn, đã được giáo dục ở trình độ cao. Mũ phớt trắng, áo sơ mi cộc và quần lửng 
trắng, giàu da màu trắng, tất trắng, quần áo trên người đều chỉnh tẻ sạch sẽ, cử chỉ điệu bộ lại 
càng toát lên vẻ nho nhã lễ độ. 


Trang 279/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Người kia lịch sự chỉnh lại mũ, sau đó nói: "Tôi là Sean, chúng tôi là đoàn khách du lịch tự phát, 
người trong đoàn mỗi người một nghề, đến từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi chỉ định thăm 
dò tình hình sông ngòi và phân bố động thực vật trong rừng nhiệt đới của tỉnh Putumavo. A, con 
nhện này thuộc giống Hoa Hồng Đỏ đây, đáng yêu quá, xin lỗi, tôi có thể chụp hình kủ niệm 
được không nhỉ? " Giọng Ireland của anh ta nhất định là làm vô khối thiếu nữ sau mê rồi. 


Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi này nói năng lễ độ rành mạch, nhất nhất trình bày rõ ràng 
và ngắn gọn mục đích, hành trình, số người của toàn đoàn. Bốn người nhẫn nại lắng nghe, 
không thể nào phủ nhận, giọng nói của người đàn ông tên Sean này có một ma lực khiến người 
ta dễ chịu thoải mái. Chỉ là khi anh ta nói tới tỉnh Putumawo, Nhạc Dương suýt chút nữa thì nhảy 
dựng lên: "Cái gì hả! Tỉnh Putumavol Nói vậy là chúng ta vẫn trong lãnh thổ Colombia hải " 


Thì ra, đâu là một đoàn du lịch tự phát quen nhau trên mạng rồi tự tổ chức lấy, hoặc cũng có thể 
nói là một nhóm mạo hiểm tự túc toàn bộ kinh phí, tự xưng là "dân phượt", nghe nói là do một 
người đàn ông gốc Á tên là Qite khởi xướng tổ chức, tổng cộng có mười lăm người, bao gồm 
bốn người Châu Á, bảy người Châu Âu, hai người Mỹ, còn cả hai người tới từ Châu Phi nữa. 
Bọn họ lên bờ ở bán đảo Nicova thuộc Trung Mỹ, bắt đầu lần theo dấu vết nền văn minh Mava, 
đi qua các nước Honduras, Mexico, Guatemala, rồi sau đó tới Colombia, chuẩn bị từ tháp 
Chalapi đi ngược dòng lên, qua tỉnh Putumavo, thực hiện một cuộc đại mạo hiểm trong rừng 
nguyên sinh. Người từ đầu vẫn nói huyên thiên kia là hướng dẫn viên họ thuê, tên là Mark, biết 
nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. 

Nhạc Dương hỏi: "Các anh có mười lăm người? Tại sao trên thuyền chỉ có mgười hai người thôi? 


Hj 


Sean giải thích, ngoài Mark không tính, còn bốn người nữa ngồi trên một con thuyền khác, bao 
gồm cả người khởi xướng hoạt động lần nà, vừa rồi lúc đi ngược dòng, đột nhiên gặp phải phần 
tử vũ trang tấn công, mọi người bị thất tán, cũng may Mark rất thân quen với quân du kích, nên 
họ mới giữ được tính mạng, cả đoạn đường từ đó tới đây đều nhờ anh ta mới qua được các chốt 
gác. Sean còn nói, mức độ nguụ hiểm của chuyến du lịch trong rừng rậm này cao hơn rất nhiều 
so với dự kiến, vì nghe nói rừng rậm nguyên sinh ở đây được bảo tồn hoàn hảo nhất, nên mới 
lên kế hoạch tới đâu khảo sát, thật không ngờ thì ra trạng thái hoàn hảo lại được bảo tồn theo 
cách này, lần sau tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chụm đầu thương lượng, cảm thấy Sean nói năng rất thành 
khẩn, chắc là không có gì dối trá, chi bằng thả họ đi cho rồi; nhưng lại sợ có người cáo giác với 
kẻ địch, đặc biệt là người tên Mark kia rất khả nghi, lúc nào cũng nhìn họ với anh mặt không 
thân thiện. Bỗng Sean đột nhiên nói: "A, các anh không phải chính là chính là bốn người đó đấu 
chứt ” 


Ba Tang ghì chặt người đàn ông cao hơn mình rất nhiều kia, gằn giọng nói: "Bốn người nào? 
Các người đã biết những gì rồi? " 


Sean giơ hai tay lên biểu thị không có ác ý gì, nói: "Đừng, đừng ngại. Chẳng qua là trên đường 
đi chúng tôi bị xét hỏi, quân du kích đang tìm bốn người Châu Á mang vũ khí, dọc đường đã gặp 
phải ba lần tra xét như vậy, họ còn lập một trạm kiếm soát ngăn sông nữa. Tôi có thể đảm bảo 
với các anh, chúng tôi sẽ tuyệt đối không tiết lộ hành tung của các anh." Đôi mắt xanh lam 
thành khẩn đó, thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, Sean dường như đã nhìn thấu 


Trang 280/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được tâm tư bốn người, nói gần như là thề. 


"Làm sao bây giờ" Bốn người thì thầm thương lượng. Trác Mộc Cường Ba chỉ tay vào Mark: 
"Các anh có thể đi, nhưng người kia thì phải ở lại đâu" 


Sean nhíu mày lại, lúng túng nói: "Nhưng nếu người dẫn đường duy nhất này phải ở lại chỗ các 
anh, mười mấy người chúng tôi, tất cả đều không thể nói chuyện đựpc với quân du kích trong 
rừng đâu. Hay là, các anh đi luôn với chúng tôi đi? " Nhìn ánh mắt đó của Sean, bốn người lấu 
làm khó xử. Nếu đi chung với đám người này, khó mà tránh khỏi liên lụu đến họ, còn nếu dẫn 
Mark đi, mười mấu người nàu cũng khó mà rời khỏi được phạm vi thế lực của quân du kích. Mà 
theo như Sean giới thiệu, trong nhóm người này, có nhà động vật học, thực vật học, nhà nghiên 
cứu thủy vản địa lú, toàn là nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau, nếu để họ dấn thân vào nguụ 
hiểm với mình, ngoài Ba Tang ra, lương tâm ba người còn lại đều không thể chấp nhận nổi. 
Cuối cùng, theo kiến nghị của Sean, Mark lấy tín ngưỡng của địa phương mà thề rằng sẽ không 
tiết lộ tung tích của họ, nhóm du khách được thả đi một cách an toàn, nhưng đối với bọn Trác 
Mộc Cường Ba mà nói, không nghỉ ngờ gì nữa, hành động này đã lại chôn xuống một trái bom 
khác. 


Theo đầu mối Sean cung cấp, bọn họ cẩn thận tránh xa con sông có quân du kích tuần tra và 
thiết lập trạm kiểm soát, đi cắt ngang qua rừng. Lại có tiếng rít ầm ï vang lên, bốn người vừa ẩn 
nấp xong, một chiếc Black Dragonfl liền bay vù qua đầu, nhưng lần này họ cảm thấy không 
còn an toàn như những lần trước nữa. Đợi trực thăng bay qua, Ba Tang hằn học nói: "Thực ra 
hoàn toàn có thể tịch thu hết phương tiện thông tin của họ, rồi trói lại vứt trong rừng, đợi khi 
người ta phát hiện ra họ thì chúng ta đã tới được nơi đủ an toàn rồi” 

Trương Lập không đồng Úú, nói: "Nhưng trong khu rừng thế này, chỉ sợ chưa ai phát hiện ra, họ 
đã chết sạch cả rồi." 


Ba Tang lạnh lùng nói: "Nếu cái tên Mark kia coi lời thể chỉ như cái rắm, hay trong đám đó có 
bất cứ người nào nói sai một câu thôi, thì có khi chẳng mấy nữa chúng ta sẽ chết sạch cả cũng 
nên đấy." 


Trác Mộc Cường Ba ngắt lời hai người: "Được rồi, chuyện đã xảy ra rồi thì không cần tranh cãi 
nữa. Có điều, cái người tên Sean đó, là người Ireland đúng không nhỉ, nghe anh ta nói chuyện, 
hình như rất có học thì phải." 

Bốn người vẫn dùng cách leo cây đu dây, vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước vừa nói chuyện, 
mặc dù thời gian gặp gỡ ngắn, song vẻ nho nhã và mái tóc bạch kim của Sean đã để lại ấn 
tượng rất sâu sắc với họ. Đồng thời, cái bóng xám theo sau bốn người kia, cũng đang ngấm 
ngầm suy tư: "Tên tóc bạc đó, nhìn sau lưng hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? K lạ thật, sao 
lại không nhớ ra nhỉ? ” 


Chia tay đoàn du lịch tự túc kỳ quái kia khoảng hai tiếng đồng hồ, bốn người đã đi được tầm 
năm cây số về phía Đông, qua ba con sông nhỏ, vượt hai cánh rừng, khi tiến vào cánh rừng thứ 
ba, bọn họ bắt đầu cảm thấy không ổn. Cánh rừng này, lớn hơn những cánh rừng trước đó rất 
nhiều, càng đi vào sâu, lại càng có cảm giác không tìm được điểm tận cùng, thậm chí còn không 
sao xác định được mình đã tới trung tâm cánh rừng hay chưa nữa. Không khí ẩm ướt oi bức, 
rừng câu che kín cả mặt trời, giẫãm chân lên lớp đất bùn mềm nhũn, ánh sáng xung quanh hiển 
nhiên không đủ, không có những tia nắng lốm đốm xuyên kẽ lá, bốn người đành phải mượn ánh 


Trang 281/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sáng đèn pin tiến lên. "Cúc cúc cúc cúc cúc cúc ” những tiếng như loài cú kêu đêm vang lên theo 
tiết tấu, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho cánh rừng đen tối nàu. 


Nhạc Dương lấy la bàn ra, nghi hoặc nói: "Chắc là chúng ta đi đúng hướng, nhưng tại sao vẫn 
còn trong lãnh thổ Colombia nhỉ? Thì ra là vẫn còn ở trong địa bàn của họ, chẳng trách lại có 


1! 


nhiều quân du kích truy đuổi chúng ta như thế. 
Trương Lập nói: "Hay là lần đầu tiên bị quân du kích truy đuổi đã vượt qua biên giới rồi? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Khả năng này không lớn lắm, những dòng sông khởi nguồn từ dãy Andes 
này đều chảy từ Tây sang Đông Nam, chúng ta không thể nào chuyển hướng lên phía Bắc được, 
nếu nói có sai sót ở đâu, thì chỉ có khả năng là lúc đi bộ trong rừng chúng ta đi sai hướng thôi." 
Thực ra, khi lần đầu tiên nghe thấy họ vẫn còn trong lãnh thổ Colombia, cả bốn người đều cảm 
thấu rất mau mắn, vì họ hoàn toàn dựa vào bản đồ sai, vậu mà vẫn băng qua được rừng rậm, chỉ 
có thể nói là sông ngòi và rừng câu ở đâu quá đỗi giống nhau, có bản đồ hay không cũng chẳng 
khác gì là mấy mà thôi. 


Leo trèo đu dây nửa tiếng đồng hồ, thể lực bốn người dù sao cũng có hạn, cả bọn liền xuống 
một khoảnh đất trống nghỉ ngơi, Nhạc Dương trượt người trên một cây cao khoảng ba mươi mét 
xuống, nói: "Cánh rừng này hình như là hơi lớn thì phải, tôi vẫn chưa thấu bìa rừng đâu cả." 


Ba Tang trầm giọng nói: "Vậu thì rắc rối rồi! " 


Những người còn lại đều hiểu ý anh ta, những cánh rừng trước đó hơi nhỏ, tuy cũng có một số 
động vật hoang dã, nhưng không thích hợp cho động vật ăn thịt loại lớn sinh tồn, nếu cánh rừng 
này đủ lớn, lại hiếm khi có người đặt chân tới, thì rất có khả năng gặp phải động vật ăn thị cỡ 
lớn bất ngờ tấn công, đừng nói là gặp phải bọn như báo châu Mỹ, sư tử châu Mỹ, chỉ cần một 
đàn lợn rừng, vài con gấu, rắn mối châu Mỹ ẩn trong bóng tối, rắn cạo nong thoắt cái xổ ra, 
cũng đã đủ cho họ luống cuống tau chân một phen rồi. 


Ở bờ sông bên ngoài cánh rừng đó, Soares đứng trên chạc câu cao nhất trong khu rừng quanh 
đó, phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy màu xanh trải ngút tầm mắt, y lắc đầu nói: "Cánh rừng rộng như 
vậu mà cũng dám cắm đầu đi vào, mấy thằng nhóc này rốt cuộc có kinh nghiệm sinh tồn nơi 
hoang dã không vậy. Mà hơn nữa, trong đó rõ ràng là đã có bố trí rồi " 


Bốn người ngồi quay lại, bổ sung nước tích lũy thể lực, trên đầu thi thoảng lại thấy cành lá lay 
động, những bóng đen lướt qua tán cây, cự lụ quá xa, động tác lại nhanh nên căn bản không thể 
nhìn rõ thể hình của chúng, có thể là khỉ lùng mà cũng có khả năng là hắc tinh tinh. Đang phân 
tích xem con đường nào có thể đào tầu, bỗng "oạp" một tiếng, một con ếch không biết nhảy ra 
từ gốc câu nào, rơi đúng vào giữa tấm bản đồ, Nhạc Dương đang định đặt tấm bản đồ xuống để 
bắt nó thì Trác Mộc Cường Ba đã tung chân đá văng cả bản đồ lẫn ếch đi. Nghe hơi thở nặng nẻ 
của gã là biết ngay, có thể Nhạc Dương lại vừa đảo qua đảo lại ranh giới từ vong lần nữa cũng 
không chừng. Mặc dù trong rừng rậm này bất cứ chỗ nào và bất cứ nơi đâu cũng đều có những 
động vật có độc không rõ tên xuất hiện, nhưng Nhạc Dương chỉ ngần ra trong một thoáng, rồi 
sắc mặt lập tức tái nhợt đi, loài đó anh cũng biết, một trong mười loại độc nhất châu Mụ, ếch tên 
độc 17. Bộ da màu vàng và những vạch đen trên mình chính là sự cảnh cáo đối với những kẻ 
muốn xâm hại tới nó, thể hình nhìn nhỏ nhắn đáng vêu, hiếm khi dài quá mười centimet, có 
màu hồng ngọc, lam ngọc, vàng kim hầu hết đều là những màu rực rỡ bắt mắt, thích sống ở nơi 
u tối giữa rừng sâu, có thể trèo câu, thổ dân thường dùng độc tố tiết ra trên da chúng chế thành 


Trang 282/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chất dịch, bôi lên đầu mũi tên để đi săn. 


Trương Lập nói: "Loại ếch này thường không sống một mình." Ngước mắt nhìn lên, cây cối 
xung quanh đều thấp thoáng lấp ló đủ thứ màu sắc rực rỡ mê người, xanh như phỉ thúy, đỏ như 
máu gà, vàng như vàng ròng, lam như lam ngọc, hình dáng chúng lại càng như dùng ngọc điêu 
khắc thành, khiến người ta nhìn thấy xong liền trào dâng lên nỗi xung động chỉ muốn nâng niu 
trên tau mà ve vuốt ngắm nghía. Mỗi tội loài ếch này vô cùng độc, mà độc tố tiết ra trên da loài 
ếch tên độc ở Colombia này lại càng đáng sợ hơn, chỉ cần ba phần vạn gam là đủ khiến người ta 
mất mạng rồi. 


Trác Mộc Cường Ba cẩn thận tránh chỗ gốc cây có bọn ếch tên độc ra, để những người phía sau 
giữ vững đội hình, đồng thời nói: "Xem ra chúng ta vào khu vực chúng nghỉ ngơi rồi, nên đổi 
chỗ khác thì hơn, bằng không, chúng nhiệt tình ôm cho một cái " Lời còn chưa dứt, "bạch” một 
thứ rơi trúng vào đầu gã, Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đưa tay lên hất đi, bỗng nhiên cảm 
thấy điều gì đó, liền sững lại giữa không trung, đồng thời Trương Lập cũng hét: "Đừng chạm tau 
vào! " Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại hỏi: "Là nó hả? " 


Nhạc Dương nói: "Màu vàng kim, đốm đen, nhìn có vẻ rất đẹp." 
Trương Lập đưa ra chủ ý: "Cúi đầu xuống nhanh lên, nó sẽ tự nhảy đi thôi. " 
Ba Tang giơ súng lên: "Đừng cử động, tin tôi đi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có điên mới tin anh ấy, cúi đầu cho nó tự nhảy đi còn chắc hơn.” Vừa 
nói gã vừa cúi gục đầu xuống, con ếch độc màu vàng kia ngược lại còn bám chặt vào tóc gã 
không chịu buông ra, màng chân duỗi ra dính chặt vào da đầu, giữ cho mình không bị rơi xuống. 
Trác Mộc Cường Ba nói với Trương Lập đi đầu: "Nào, giúp tôi hất nó xuống." 


Trương Lập đang ở phía trước gã, lùi lại một bước: "Cường Ba thiếu gia, nó, nó, nó trợn mắt lên 
nhìn tôi kìa, tôi hơi run run, hay là, hay là cứ giữ khoảng cách một chút thì hơn.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sợ cái gì chứ, nó không bị xâm hại thì không tiết chất độc ra đâu. 
Nhạc Dương, cậu làm đi.” 


Nhạc Dương giơ nòng khẩu M4 ra đấu đấu, con ếch độc dường như quyết tâm làm khó mấu 
người, cứ bám chặt lấu mảnh giang sơn ấu, như thể đầu Trác Mộc Cường Ba là cái ổ của nó vậu. 
Nhạc Dương đầy đầy hai ba cái, con vật cáu tiết lên, phồng mang trợn má ngấng đầu lên nhìn 
Nhạc Dương, có vẻ như muốn nhảy lên lắm, Nhạc Dương vội vàng lùi lại hai bước, cười khổ lắc 
đầu: "Cường Ba thiếu gia " vừa dứt lời, mấy tiếng "soạt soạt soạt” vang lên, không biết anh ta 
giẫm phải cái gì, một sợi dây mây quấn vào chân, treo ngược anh chàng lên, thoắt cái đã rời 
khỏi mặt đất mấy mét 


Kinh hồn bạt vía ong sát nhân 


Chẳng điểm chẳng báo gì, Nhạc Dương đột nhiên bị dâu mây quấn chặt, treo ngược lên cao, 
nhất thời tay chân luống cuống, súng cũng đánh rơi mất. Ba Tang nhanh tay nhanh mắt, rút 
ngay con dao săn ra, "tạch” một tiếng, con dao đã phi ra chặt đứt dây leo rồi cắm sâu vào thân 
cây. Nhạc Dương vừa rơi xuống đất, tiếng súng đã vang lên khắp bốn phương tám hướng quanh 
đó. Trác Mộc Cường Ba hất mạnh đầu một cái, con ếch tên độc buộc phải nhảy đi, bốn người 
không còn nghĩ chuyện gì khác nữa, đều lăn nhào xuống đất, chia nhau tìm chỗ ẩn nấp. 


Trang 283/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mỗi người tìm một cây to nấp ra sau, tiếng súng vẫn không ngừng, trong một thoáng cũng 
không thể biết được xung quanh có bao nhiêu kẻ địch, đạn bắn làm vỏ cây bay tung tóe, tóe cả 
vào mặt làm đau rát. May cho Trác Mộc Cường Ba, con ếch độc kia không biết đã nhảy ởđi tận 
đâu rồi. So với gã, Trương Lập còn đen đủi hơn một chút, trên cái câu anh chàng đang ẩn nấp, 
một con ếch độc màu xanh ngọc đang chầm chậm bò lên, cách đầu Trương Lập chỉ chưa đầy 
mười centimet, hơn nữa còn rất có vẻ như muốn tiến lại chỗ anh ta. Xung quanh đạn bay vèo 
vèo, khoảng cách giữa con ếch và Trương Lập gần như thế, làm anh chàng vừa không dám nổ 
súng, lại cũng không dám dùng dao, càng không dám đổi chỗ ẩn nấp, anh chàng chỉ còn cách 
van vỉ cầu xin: "Đại ca, đừng lại gần như vậy chứ, nể mặt anh em chút được không? " Con ếch 
độc màu xanh ngọc kia trợn mắt lên nhìn Trương Lập, lại còn chớp chớp, điệu bộ rất mập mờ. 


Kẻ địch bắn rất rát, chẳng mấy chốc bốn người đã nghe đoán được một chút manh mối, Nhạc 
Dương đánh tay ra hiệu nói: "Sáu khẩu súng trường bán tự động, năm khẩu tiểu liên, còn hai 
khẩu súng máy hạng nhẹ nữa. Ba phía Đông, Tây, Nam đều có điểm hỏa lực" Cũng có nghĩa là, 
kẻ địch ít nhất cũng phải ba mươi người, hơn nữa còn đã mai phục ở đây từ trước rồi. Mặc dù 
còn phía Bắc không có người, nhưng rất có khả năng đấy là cạm bẫy chúng cố ý sắp đặt. Trác 
Mộc Cường Ba nghĩ đến gương mặt vừa giảo hoạt vừa âm hiểm của Mark đầu tiên, cùng ánh 
mắt chớp chớp lấm lét lúc thể, không khỏi chửi thầm trong bụng. 


Một lát sau, kẻ địch đã ngừng tấn công, Ba Tang chuẩn bị phản kích, vừa thò đầu ra khỏi gốc 
câu, lại bị hai viên đạn bắn sượt qua phải thụt đầu lại. Chỉ nghe trong rừng có người cười ha ha 
rồi bằng một thứ tiếng Anh chập chọc: "Ha ha ha, khu rừng xung quanh đây đều có mai phục 
cả, không ngờ chúng tao lại may mắn chặn được bọn mày trước. Hắc hắc, người Trung Quốc, 
bỏ vũ khí đầu hàng đi, chúng tao không giết bọn mày đâu." 


Thân phận bị bại lộ, đương nhiên cả bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc, 
đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba, trong đầu gã nhanh chóng suy tính. Rốt cuộc là sơ hở ở đâu? 
Chẳng lẽ là Lữ Cánh Nam giở trò? Không thể nào, mấy ngày nay bọn gã bị truy sát tuyệt đối 
không phải người chết thì ta chết, Lữ Cánh Nam có hơn thế chăng nữa thì cũng không thể làm 
tới nước này được. Huermen và Kasal bị ép cung khai ra? Cũng không đúng lắm, hai người đó 
biết rất ít về mấy người bọn gã, hơn nữa, cả lý do truy sát cũng chẳng biết là gì. Lọc những 
chuyện này ra, thì chỉ còn một lý do mà thôi, chính là đám người thần bí nấp trong bóng tối kia, 
từ khi ở Khả Khả Tây Lý đã theo dõi gã, dường như muốn lôi kéo gã nhập bọn. Thế nhưng, 
muốn lôi kéo gã nhập bọn, lần trước y tự hành động còn được, lần này không ngờ lại theo gã đi 
xa như vậy, lại còn bắt tay với lực lượng vũ trang của quân du kích và bọn buôn lậu ma túy, cần 
thiết phải hao công tốn sức như vậy sao? Bản thân gã đâu thể cung cấp cho bọn chúng chứ gì 
có thể giá trị thực tế lắm đâu nhỉ? 


Phía ngoài rừng không thấy có phản ứng gì, lại hét lên: "Chỉ cần chúng mày ném vũ khí ra 
ngoài, tao đảm bảo sẽ không nổ súng, bọn tao là lực lượng quân sự chính quụ, nói lời là sẽ giữ 
lời." 


"Có quỦủ mới tin mày." Bốn người gần như cùng nghĩ trong đâu, thế nhưng hỏa lực của kẻ địch 
đã khóa chặt nơi ẩn nấp của họ, căn bản không thể chạy thoát hay tránh né được. Trong trường 
hợp phải đối phó với vòng vây tấn công, lựu đạn khói, lựu đạn mù, hay mấy quả lựu đạn nổ đều 
có thể mở ra một con đường, song bọn Trác Mộc Cường Ba băng rừng lần này lại không hẻ 
nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra đụng độ với quy mô lớn như vậy, hơn nữa, dù có nghĩ tới chăng nữa, 


Trang 284/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng chẳng kiếm đâu ra được những vũ khí đó. Trên tay họ lúc ngàu ngoài súng ra, thì chỉ có 
dao, thậm chí cả mấy cục đá ném ra được cũng chẳng có nữa, không bột đố gột nên hồ, nhất 
thời chẳng ai nghĩ ra được cách nào cả. Nhạc Dương trợn mắt lên với Trương Lập, anh chàng 
chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Nhạc Dương lại không ngừng chu miệng lên, Trương Lập tròn 
mắt nhìn mãi, cuối cùng mới hiểu ra, Nhạc Dương đang rủa đuổi con ếch độc bên cạnh anh ta 
đi. Trương Lập cũng tròn mắt lên, điệu bộ như hung thần ác sát, ra dấu bảo: "Bảo tôi ném cái 
của nợ này đi á! Không bao giời " 


Nhìn kẻ địch bắn loạn xạ, họ đã nắm được vị trí hỏa lực của kẻ địch. Ngay trong bụi rậm phía 
sau cái câu Trương Lập ấn nấp, có ba tên địch, hơn nữa phạm vi ấu chắc trăm phần trăm là 
trong tầm ném của anh ta, chỉ có điều người ném ếch ra có bị trúng độc hay không, cũng khó 
nói lắm. Đầu Trương Lập lắc như lắc trống bỏi, bị "đại ca" này không đến gần anh ta đã là phúc 
lắm rồi, bây giờ bảo mình đi đụng đến nó trước, thế có khác nào đem mạng ra đùa đâu chứ, 
những chuyện thế này, muốn làm thì chỉ có Ba Tang làm được mà thôi. Nhưng ba người còn lại 
đều quay sang nhìn anh ta cổ vũ, trong ánh mắt ấu, có phần mệnh lệnh, có phần cầu xin, thậm 
chí Nhạc Dương còn biểu thị, nếu Trương Lập hụ sinh, anh chàng sẵn sàng lập bia ghi công cho. 
Thương thay cho Trương Lập, bị hai thế lực trong ngoài cùng áp bức, bất đắc dĩ phải lấy vạt áo 
bọc tay lại, dứ về phía con vật màu lam kia. Trương Lập lầm nhầm tụng niệm: "Đại ca, giúp 
thằng em này một chuyện nhỏ được không, nhảy, nhảy đi, nhảy nhẹ một cái là đủ rồi." 


Con ếch độc màu lam kia liếc nhìn một cái, dường như đã nghe được Trương Lập nói, nhảy nhẹ 
một cái, lại nhảy đúng vào tay Trương Lập. Trương Lập không dám chân chừ chút nào, vừa đón 
lấy, vội vàng ném vút ra ngoài, nhân lúc đạn của kẻ địch còn chưa bắn tới, lại rụt ngay tay về, 
hình như nghe thấy có tiếng cành lá đung đưa sột soạt, cũng chẳng biết là đã ném đi tới đâu 
nữa. Một lát sau, lại nghe có tiếng người làu bàu, kế đó là một tiếng "AI " thê thảm vô cùng xé 
nát bầu không khí tĩnh lặng của rừng sâu. 


Nắm cơ hội vẻn vẹn này, Trương Lập hiện ra sau gốc cây, quét một loạt đạn vào ba tên địch vừa 
hoảng hồn nhảy khỏi chỗ nấp kia, ba người còn lại cũng phối hợp chặt chẽ, nổ súng áp chế hỏa 
lực của kẻ địch ở hai hướng khác, bốn người vừa bắn vừa lùi về phía Tâu. Kẻ địch đuổi sát không 
buông, triển khai một cuộc đuổi bắt kịch liệt trong rừng sâu. 


Tiếng súng xé nát rừng già yên tĩnh, dày đặc như trân châu rơi xuống khay ngọc, nhất thời chim 
thú đều chạy tứ tung, cả khu rừng náo động hết cả lên. Bốn người vừa đánh vừa chạy, chưa 
được ba mét, bụi cây và những câu cổ thụ cao lớn phía trước bỗng nhiên liền thành một dải, 
chặn mất cả đường, kẻ địch phía sau mỗi lúc một đuổi gần hơn, hỏa lực bắn rát đến nỗi bốn 
người đều không ngấng đầu lên được, tệ hơn nữa là, đạn dược càng lúc càng tiêu hao, bọn họ 
giờ cũng chẳng còn nhiều đạn nữa. 


Cảnh ngộ cùng quẫn của đám Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng bị kẻ địch nhận ra, vòng vây lại 
được tái lập, giọng tiếng Anh bập bẹ kia cất lên: "Bọn người Trung Quốc này, rượu mời không 
muốn lại thích uống rượu phạt hả, chuẩn bị chết đi! " Mấy tiếng "sì sì" vang lên, một làn khói sắc 
vàng mù mịt bốc lên trong rừng cây tăm tối. 


"Độc, đạn khí độc! " Nhạc Dương kinh hoảng thốt lên, bốn người vội vàng xé áo ởi tiểu ra, rồi 
lấy mảnh vải ướt đó bịt chặt mũi miệng, tuy có bất nhã thật, nhưng đích thực đây là cách giải độc 
tốt nhất trong lúc không còn cách nào khác. Thế nhưng, như vậy cũng chẳng cảm cự được thêm 
bao lâu, cả người đang nấp trên cây kia cũng lo lắng thay cho bọn họ, Soares thất vọng thầm 


Trang 285/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhủ: "Ừm, chẳng giống một đội được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu chút nào, xem ra dù ta 
không ra tay, chúng cũng khó mà ra khỏi khu rừng này được rồi. Ưm, thế thì " 


Soares đứng trên cao, phát hiện đằng xa có một đám mây đen trôi tới, một đám mây kỳ quái 
bay lượn trên tầng không, lúc thì tản ra như mây khói mù mịt, lúc lại tụ về biến ảo đa đoan. Có 
khi, đám mây đen ấu giống như một tấm thảm ma thuật, lững lờ trôi đi. Nhìn rõ hướng bay của 
tấm thảm ấy, Soares dùng ống nhòm quan sát đám du kích vũ trang đang bao vây bọn Trác Mộc 
Cường Ba bên dưới, cuối cùng, ụ cũng nhận ra hai tên du kích từng đứng chặn trước mặt mình. 
Cái miệng như xác sống của y nhe ra cười gằn "khà khà”: "Lần này coi như mạng chúng mày 
lớn, coi như ông đây giúp chúng mày nhặt một cái mạng về vậy." 


Hướng gió trong rừng sâu không ổn định, quân du kích mai phục xung quanh cũng không dám 
đến quá gần, mà chỉ nằm rạp trong các bụi cây bên ngoài phạm vi khuếch tán của khói độc. Một 
tên du kích nấp mé trái nói với gã râu ria bên phải mình: "Chẳng hiểu sao, tao vẫn thấu kẻ kù 
quái hôm qua ném ra có gì đấu kù kỳ, giờ vẫn còn ngứa ngứa này." Tên râu ria kia thô lỗ ngắt 
lời: "Đừng nhiều lời, cần thận bọn chúng đột nhiên xông ra bây giờ." 


Đám người bị Soares dùng Luyện Tâm đạn ném phải ấy, mặc dù sau đó không phát hiện có 
độc, cũng đã rửa sạch chất dịch dính dính kia đi, những những đốm lớn đếm nhỏ xanh lam trên 
người thì rửa thế nào cũng không hết được, nhìn cứ như thể toàn thân phát ban. Bị đồng đội 
trêu trọc, lần nàu bọn chúng đều hụ vọng bắt được bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, hòng lấu 
lại chút sĩ diện. 


Một tên trông có vẻ như đội trường thấp giọng ra lệnh: "Bọn chúng không cẩm cự được bao lâu 
nữa đâu, một lát nữa cho chúng vài viên đạn trước, nhưng đừng có bắn chết, tướng Kulu đã nói 
rõ là cần người sống rồi." Bọn thủ hạ bên cạnh đều gật đầu khen phải, đang chuẩn bị bợ đỡ vài 
câu, ca ngợi tên tiểu đội trưởng anh minh thần võ, đoán việc như thần, bỗng nhiên chợt nghe 
thấy một âm thanh không lấu làm dễ chịu lắm. 


Âm thanh này hết sức đặc biệt, lại có tiết tấu, từ xa lại gần, lúc được lúc mất, phiêu phiêu hốt 
hốt, tai mỗi người cứ như thể bị một bầu muỗi bao vây kín, thế nhưng ai nấy đều mở to mắt ra 
mà chẳng thấy có con muỗi nào. Không chỉ đám du kích, đến cả bọn Trác Mộc Cường Ba cũng 
nghe thấy âm thanh này, bọn họ đều lấy làm kỳ quái, hai bên giao chiến đều đã bôi khắp người 
các loại thuốc nước đuổi sâu bọ muỗi mắt, nếu không, chắc đi trong rằng chưa được câu số nào 
đã bị đốt cho sưng vù hết cả lên rồi. Đáng sợ hơn là những loại muỗi độc kia đều chứa rất nhiều 
độc tố chí mạng, nếu không kịp thời điều trị sẽ chết người chứ chẳng chơi. Nhưng bị muỗi đuổi 
đến gần như vậy, thì đâu mới là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào rừng. 


Tần số âm thanh vẫn không ngừng tăng lên, càng lúc càng ẩm ï, cả bọn giờ mới hiểu ra, âm 
thanh này không phải là muỗi, vậy thì có thể là gì vậy? Khi người đầu tiên có phản ứng, chuẩn bị 
co giò bỏ chạy thì đã quá muộn mất rồi, đội tiên phong của đàn ong sát nhân đã xuất hiện trong 
rừng sâu, bao kín đám du kích đang vây công bọn Trác Mộc Cường Ba lại. 


Bụng to bằng ngón út, dài năm centimet, ngòi độc dài hơn một centimet, trên mình có vằn vàng 
đen lẫn lộn, chiến đấu theo đàn, cực kỳ linh hoạt, chẳng mấy chốc, cả khu vực rừng đã bị lũ ong 
sát nhân đông kìn kịt chiếm cứ. Những nơi mắt người có thể nhìn tới được, tất cả đều có lũ ong 
sát nhân đảo lượng trên không, dường như bọn chúng nhận được lời hiệu triệu nào đó, mấu 
chục con ong chúa dẫn theo đội quân của mình, ùn ùn kéo về tể tựu nơi đâu. 


Trang 286/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sơ sơ không cần tính toán, đàn ong vàng này ít nhất cũng phải trên một triệu con, gặp phải " 
tập đoàn không quân” đáng sợ nhất châu Mỹ này, nếu không kịp thời cứu chữa, có lúc chỉ cần 
ba tới năm con thôi cũng đủ đốt chết một người rồi. Vậy mà lúc này đây, chưa ai kịp có phản 
ứng gì, bọn ong vàng đã bổ đầu bổ mặt đám du kích kia mà nhào thẳng tới. 


"A " tiếng thét này chắc trăm phần trăm là thê thảm hơn kẻ vừa nãy chạm phải ếch độc nhiều, 
tiếng kêu gần như tuyệt vọng ấy làm Trác Mộc Cường Ba nhớ tới người bị bọn chuột đồng bao 
vâu ở Khả Khả Tây Lụ. Còn lần này, căn bản không có không gian nào để ẩn nấp. Một tên du 
kích bị ong vàng bò lên mặt, hắn gào lên thê thiết, câu súng trong tay như không tự khống chế 
mà nổ loạn cả lên, những kẻ thù hắn đang phải đối mặt là bầu ong sát nhân, mỗi con đều chẳng 
khác gì một chiếc trực thăng có thể độc lập hành động, có thể dừng lại trên không, xoay chuyển 
ba trăm sáu mươi độ, súng đạn căn bản không thể làm chúng tổn thương được, ngược lại còn 
làm hai tên khác đứng cạnh trúng đạn. 


Một tên hai tau ôm mặt chạy ra, nhưng chưa tới mười mét, cả người đã đổ vật xuống như một 
câu gỗ mục. 


Một tên quân du kích vung áo đuổi bọn ong vàng đi, nhưng sao đuổi hết được nhiều ong như 
vậy, chẳng mấy chốc đã có con "hôn" lên gáy hắn một nhát, sau đó lại đập cánh bay vút đi. Tên 
kia đưa tay ấn lên gáy, vẻ đau đớn lập tức hằn rõ lên gương mặt, mảnh áo trong tay không còn 
vung vấu được nữa, lập tức liền có một con khác xông tới, đốt vào ngực, kế đó là con thứ ba, 
con thứ tư, con thứ năm Thoáng cái hắn đã bị ong vàng bu đầy mặt, ngực và lưng, toàn thân chỉ 
cồn cử động trong vô thức. 


Còn tên du kích khác đang gào thét như xé ruột xé gan, một con ong vàng chẳng hề khách khí 
chui vào miệng hắn, không biết đốt cho một phát vào đâu, kế đó hắn ta liền khò khè vài tiếng, 
gầm gừ ẩm ï, âm thanh trở nên vừa đáng sợ lại vừa khó nghe, hai mắt trợn tròn lồi cả ra, nét 
mặt ấu, tựa hồ như đã trông thấy địa ngục rồi vậu. 


Lại có một tên khác, bị ba con ong vàng đốt cho, nghiến răng nghiến lợi chịu đau, kinh hoảng 
vạn phần nhìn đồng bọn lăn lộn kêu gào xung quanh mình, sau đó, hắn run rấu dùng cả hai tay 
cầm súng lên, xoay ngược họng súng hướng vào đầu mình, mắt nhìn trân trân vào nòng súng 
đen ngòm ấy, khi một đám ong vàng bay tới, hắn liền rống lên một tiếng, bóp mạnh cò súng! 


Đa phần đám du kích còn lại, chỉ cần đốt một hai phát thì cả súng cũng không cẩm nổi nữa, 
chạy loạn xạ ngầu khắp nơi, to mồm gào thét để phát tiết đi cái đau của cơ thể và nỗi sợ hãi 
trong lòng. 


Nhìn thực lực của hai bên, đây là căn bản không thể tính là một trận chiến, đây là một cuộc 
chém giết, một cuộc tàn sát thì đúng hơn. Quân du kích hoàn toàn không có khả năng phản 
kháng, bọn chúng kêu gào, đau đớn lăn lộn, húc mạnh đầu vào gốc cây, bị đạn lạc của đồng bọn 
bắn trúng, dường như tất cả đều không thể làm chúng tỉnh táo lại chút nào. So với bị đạn bắn 
phải, nỗi đau đớn do độc tố sinh vật mang lại còn mãnh liệt hơn nhiều, đó là nỗi đau lóc xương 
lóc thịt khiến người ta phải khắc cốt ghi xương, nỗi đau ấy, người chưa từng trải qua thì không 
thể nào tưởng tượng nổi. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn còn ở đó, chỉ cần nghe tiếng 
kẻ địch kêu trời khóc đất gào ẩm ï thôi cũng đã thấy không sao chịu nổi rổi, nhìn từng tên du 
kích vốn là kẻ thù của mình đừng bật dậy khỏi chỗ mai phục, kẻ thì chạy loạn xạ, kẻ thì kêu gào 
ầm ï, hoặc vấy tay như điên loạn, rồi sau đó hết tên này đến tên khác ngã xuống, người co lại 


Trang 287/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thành một đám, run rấu, co giật. Mười mấy đống không hiểu là xác chết hay người sống bị lũ 
ong vàng bu kín mặt, trở thành người ong theo đúng nghĩa đen. Còn bọn ong vàng thì vẫn tìm 
những lỗ có thể chui được trên thân hình đã không còn năng lực cử động kia, cơ hồ như không 
hút cạn máu huyết của đám người này, chúng không thể quyết không lui vậu. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba chẳng hề có niềm hân hoan vì được giải cứu, nỗi sợ hãi và kinh hoàng 
đã chiếm trọn linh hồn cả bốn, bởi vì, khi những kẻ địch chặn phía trước họ đều ngã xuống, thứ 
mà bọn họ phải đối mặt, chính là tập đoàn sát nhân tưởng chừng như loài ma quỷ này đâu. 


Miệng Trương Lập lắp bắp run cầm cập, khóe mắt Nhạc Dương giật giật liên hồi, Trác Mộc 
Cường Ba cũng nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, cả mấy người cứ ngẩn ra đó nhìn sự việc 
xảu ra, khi nỗi sợ đã bị chi phối thân thể, toàn bộ cơ bắp trên người đều co lại, rúc người cuộn 
tròn theo bản năng vô thức. Dường như chỉ có một mình Ba Tang là hoàn toàn thờ ơ bình tĩnh, 
chỉ lạnh lùng quan sát, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đầu anh cũng đang bị những 
hồi ức đau khổ dằn vặt, trái tim anh ta đang co thắt, các đốt ngón tay trắng bệch ra. 


Cơn ác mộng bay ra từ sâu thắm trong hồi ức, bóng đêm chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn Ba Tang, 
trong mắt anh ta giờ đây, những tỉnh linh chết chóc kia bị phóng to lên cả trăm cả ngàn lần, đùi 
non Ba Tang đang co giật, khi từng mảnh từng mảnh hồi ức dần hiện lên trong óc, đối với anh 
ta đều là những kích thích vô cùng đau đớn. Trong trận mưa đạn, một vùng đen tối mù mịt, ma 
quở tràn ra từ những góc u tối, Ba Tang dường như thấy rõ cả từng vết vằn máu đen một, bọn 
chúng lướt tới như gió, đến không bóng đi không hình, khắp khu rừng đâu đâu cũng là ác ma 
đáng sợ đó. Anh ta và đồng đội đều đang gầm thét, bọn họ chỉ cố làm mình thêm can đảm, 
súng trong taw, lòng thì run rấu, từng gương mặt ấu, bỗng nhiên trở nên quen thuộc lạ thường, 
gương mặt vặn vẹo đau khổ ấy, sao mà giống hệt đám quân du kích trước mặt bây giờ, là Kala, 
anh ta đang khóc khóc gào cái gì? Đây có phải là đồng đội ở quân đoàn Nhện Xanh không? Lũ 
ma quỷ màu đen này rốt cuộc là thứ gì? Ba Tang bỗng nhiên nhận ra, mình căn bản không dám 
hồi tưởng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mảng đen ấu. 


Ba Tang giật mình sực tỉnh, đây không phải là nơi ấy, những người xung quanh cũng chẳng phải 
là chiến hữu cũ của anh ta, đây là rừng già, vẫn còn cơ hội tấu thoát! Anh ta đứng bật dậu, chụp 
lấy vai Trác Mộc Cường Ba theo bản năng, nghiến răng rít lên: "Chạy, chạy maul ” 


Chạv! Chạy! Không biết lấy đâu ra dũng khí, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bổ tới bụi câu rậm 
rạp vốn là đường cụt, kệ mặc cho gai góc xé rách da, liều mạng dùng thân thể mở ra một con 
đường. Mặc dù hầu hết bọn ong sát nhân đều mê mải tấn công mười mấy tên duc kích ngoài 
kia, nhưng vẫn một phần nhỏ không thể không lại gần được đàm người xấu số kia, liền chuyển 
hướng quay sang đuổi theo mấy người đang bỏ chạu. 


Ba Tang phụ trách đoạn hậu, nhưng rõ ràng anh ta cũng không có cách gì đối phó được với đám 
"máy bay chiến đấu" vô cùng linh hoạt ấu, phất phất tấm áo vài ba cái, cảm giác trên lưng tê đi, 
trước tiên hơi ngứa, sau đó "Ôi cha", rồi "A, con bà nó, AI " Cơn đau trực tiếp kích thích thân 
kinh lan đi, Nhạc Dương ngoảnh đầu lại thấu Ba Tang mồ hôi đầm đìa, người đàn ông sắt có thể 
đốt chính cơ thể mình để chơi cho vui này, đạn bắn qua người mà cũng không "ừ hự" lấy một 
tiếng, lúc nàu không ngờ lại phải kêu lên đau đớn như thế. 


Bốn người đã chui qua được khoảng rừng bị bụi câu che kín, Ba Tang trừng mắt lên quát: "Ngắn 
người ra đấy làm gì! Chạy nhanh lên! " Nhạc Dương nhìn gương mặt đã biến dạng vì đau đớn 


Trang 288/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của Ba Tang, nhất thời cũng ngây người ra. 


Quần áo rách bươm, máu tươi chảy ròng ròng, Trác Mộc Cường Ba quay ngoắt người lại, tung 
mạnh tấm áo ra, miệng gầm lên: "Chạy đi! , Chạy " Một tấm áo phủ lên đầu Nhạc Dương, kế đó 
cậu ta liền bị một sức mạnh khủng khiếp đấu ngã xuống đất. Lúc Nhạc Dương bò lên được, chỉ 
thấy Trác Mộc Cường Ba đang cởi trần trùng trục đẩy mình đi, một tay nửa kéo nửa đỡ Ba 
Tang. Trương Lập đã chạy lên trước, còn Ba Tang vẫn không ngừng đuổi lũ ong sát nhân vốn 
còn lại không nhiều lắm kia đi. 


Bọn ong vàng dường như chỉ hứng thú với nơi có đám quân du kích, đuổi được một đoạn liền 
vòng ngược trở lại, bốn người vẫn còn chưa hết sợ nhưng cũng biết rằng, coi như mình vừa nhặt 
lại được tính mạng, song còn đám quân du kích đó thì 


Nhạc Dương và Trương Lập đều không hề hấn gì, Ba Tang bị đốt cho một phát, đang nhăn nhó 
nhịn đau, Trương Lập lấy kem trị rắn ra, dù không biết có hiệu quả gì không, nhưng lúc này 
cũng chỉ còn cách chữa bừa như vậy mà thôi. Nhạc Dương nhìn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang 
đang cởi áo cầm trên tay, còn chưa rõ vừa rồi ai đã trùm đầu mình lại, giúp mình thoát khỏi kiếp 
nạn nàu, chợt nghe vang lên một tiếng động khác thường, là tiếng người ta nghiến răng "ken 
két". Nhạc Dương quav đầu lại, thấu cơ mặt Trác Mộc Cường Ba đang vặn vẹo dữ dội, rõ ràng là 
sức nhẫn nại đã lên tới đỉnh điểm rồi. Anh ta kinh hoảng thốt lên: "Cường Ba thiếu gia, anh " 


Trác Mộc Cường Ba nghiến răng mỉm cười nói: "Cậu không sao chứ, có bị ong đốt không? " Dứt 
lời, thân hình như tháp sắt ấy bỗng đổ rầm xuống đất, trên tấm lưng trần của gã ít nhất cũng có 
sáu nốt đỏ to tướng, còn trông thấy cả ba cái ngòi đốt, cơ hồ vẫn còn đang giật giật. 


"Cường Ba thiếu gial " 


Tiếng kêu của Nhạc Dương chẳng những làm kinh động Trương Lập và Ba Tang, còn làm giật 
mình cả đám người đang trong rừng. Bọn Trác Mộc Cường Ba lại bị bao vây, lần nàu cũng là 
một tiểu đội khoảng mười mấy người, hình như là nghe thấu tiếng súng mới từ chỗ khác chạu 
tới. Thân hình lùn mập vủa Gonzales tỏa ra khí lạnh rợn người, cười gằn nói: "Không ngờ chúng 
mày thoát được vòng vây của Basinas, xem ra cũng giỏi lắm đấy. Đừng cử động, đừng có cử 
động đấy nhé, mấy anh bạn." 

Lần này Trương Lập và Nhạc Dương đúng thật là tuyệt vọng. Trác Mộc Cường Ba đã ngã 
xuống, người giỏi chiến đầu nhất là Ba Tang cũng đang đau đớn đến chết đi sống lại, vũ khí của 
họ lại chẳng còn đạn, tình hình thế này lại còn bị mười mấy phần tử vũ trang súng đã lên đạn 
sẵn bao vây, liệu còn hụ vọng thoát thân được nữa hay không? " 


Chú Thích 


Tran 


1. Viết tắt của Mini Mitraileuse (tiếng Pháp): súng máy hạng nhẹ 5, 56 mm, do hãng FN của Bỉ sản xuất, dài xấp xỉ 
một mét, hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới 


2. Nguyên tiếng Anh là "green terror" (nỗi sợ màu xanh), tên khoa học Aequidens rivulatus: loại cá nước ngọt có 
màu sắc sặc sỡ sống ở Nam Mỹ, cá kim cương trưởng hành có thể đạt độ dài khoảng 25 centimet 


Trang 289/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


3. Carl Roger: nhà tâm lý học người Mỹ, thuyết "bản ngã trung tâm luận” ( Person-centered theorv) của ông được 
ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như tâm lý liệu pháp (liệu pháp lấy người bệnh làm trung tâm), giáo dục (phương 
pháp dạy lấu người học làm trung tâm), tổ chứcÔng được nhận giải thưởng của Hiệp hội các Nhà Tâm lý Hoa Kỳ 
năm 1972, và được đề cử giải Nobel Hòa Bình 

4. Khu khai thác địa nhiệt thử nghiệm đầu tiên ở Tâu Tạng 


5. Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ cột trụ chìa ra gọi là củng và 
những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu 


6. Còn gọi là hiển bình, đức bình, như ú bình, cát tường bình, là một loại pháp khí của Phật giáo 

7. Loại cá thần trong tín ngưỡng Phật giáo, đầu rồng thân cá, tương tự như thần sông của Trung Quốc 
8. Tên đầu đủ là kim xí đại bàng điểu, hay còn gọi là Già Lâu La, một loại chim thần của Phật giáo 

9. Tiếng Tạng, ú chỉ Văn Thành công chúa 

10. Một loại tế phẩm của Phật giáo, dịch nghĩa ra tiếng Hán là "đàn tràng" 


11. Tấm bản đồ Tây Tạng do Văn Thành công chúa sai người vẽ, hình tượng như một người đàn bà đang quò, một 
tay giơ lên, một tay hạ xuống 


12. Nguyên văn: thời kỳ phục tàng, "phục tàng" chỉ các kinh điển cho cao tăng Mật giáo thời Tiền hoằng kỳ chôn 
giấu trong thời gian Phật giáo bị cấm, đến thời Hậu kỳ hoằng mới tìm lại để hoằng dương Phật pháp 


13. Tức Hồng giáo 

14. Khi howiler, loài khỉ được coi là loài động vật ồn ào nhất thế giới 
15. Còn gọi là con alpaca 

16. Tên khoa học: Cabomba Caroliniana 


17. Tên tiếng Anh là "poison arrow frog” 


Trang 290/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1O - Lọt Vào Bộ Lạc Nguyên Thủy Người 
&€O£&UER 


Trận chiến vừa bắt đầu đã lệch hẳn về một phía. Những cư dân của rừng già như cá trong nước, 
thân hình còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn cả loài khỉ vượn, nhảy lên nhảy xuống giữa các tán câu 
như đi trên đất bằng, hơn nữa người nào cũng là tay cung thần, hễ có mũi tên nào bắn ra, không 
cần biết từ hướng nào, là ắt có một tên buôn ma túy ngã xuống. Mặc dù vết thương không chí 
mạng, song chất độc trên đầu mũi tên lại là chí mạng, bọn buôn ma túy ngã xuống thường chỉ 
kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi lặng lẽ nằm đó luôn. 


Soeres từđầu vẫn ẩn nấp trong tán cây phía xa quan sát tình hình, không nén nổi tiếng thở dài 
khe khẽ: "Ưm, kém quá, một bầu ong vàng mà không tránh nổi, bọn chúng lấu cái gì màởi tìm 
Bạc Ba La thần miếu đây? " Y không khỏi nhớ lúc Merkin giới thiệu Trác Mộc Cường Ba với 
mình. 


"Người này là ai? ” 

"Hắn tên là Trác Mộc Cường Ba, là một thương nhân người Trung Quốc." 
"Ừm, hắn và Bạc Ba La thần miếu có quan hệ gì chứ? " 

"Hà, hắn cũng đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu. " 


"Hử? Thì ra không chỉ anh mới có đầu mối thôi hả? Nghe giọng anh nói, hình nhuđã biết hắn 
lâu rồi thì phải? " 


"Đây chính làđiều tôi muốn nói với anh. Theo tôi được biết, có rất nhiều tổ chức đang bí mật 
điều tra về Bạc Ba La thần miếu, nhưng đầu mối quan trọng nhất, chính là cuộn tranh cổ màtôi 
mua đấu giá lần trước, chỉ có tôi vàđám người ấy biết mà thôi, vì vậu bọn chúng mới làđối thủ 
cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, mà tin tức này thì ngàn vạn lần không thể nào tiết lộ ra bên 
ngoài được. Tôi nghĩ, cứ theo bọn chúng, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên." 


"Anh còn chưa nói tên Trác Mộc Cường Ba là chuyện thế nào mà? " 


"Chuyện này nói ra thì cũng trùng hợp thật. Anh biết không, hắn là thương nhân buôn chó, kinh 
doanh Tạng ngao. Thời gian trước, tôi đang muốn đổi mấy con chó, vừa hay lúc ấy hắn rổ chức 
một cuộc thi chó ngao lớn ở Mỹ, như vậy, chúng tôi coi như cũng biết mặt nhau rồi, có điều 
cuộc thi rất thất bại, làm tôi phải cụt hứng bỏ về. Về sau cả mua đấu giá cũng thất bại luôn, tôi 
tức điên lên, liền dùng một trăm triệu đo ấy toàn lực truy tìm xem cuộn tranh kia đang ỏđâu, rồi 
bất chấp mọi giá cũng phải cướp được nó về. Tôi lần theo dấu vết đến tận Tâu Tạng, anh đoán 
xem tôi phát hiện được gì chứ, hóa ra tên bán chó này cũng đang tìm kiếm thần miếu, đúng là, 
đúng là làm tôi giật mình đánh thót. Hay nói theo kiểu Trung Quốc của bọn chúng, thì đây chính 
là duyên phận cũng nên. ” 


"Có chuyện như vậy à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ gì sao? " 


“Tất nhiên có chứ, tôi lập tức điều tra toàn bộ tư liệu về hắn. Sự thực chứng tỏ, hắn đang tìm 


Trang 291/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một con chó, trùng hợp thay lại tìm đúng nơi chúng ta đang tìm. Trước đây hắn chưa từng có bất 
cứ liên hệ gì với nơi tôi muốn tìm kiếm kia cả, hơn nữa, đến tận lúc tôi đang điều tra về hắn, hắn 
cũng vẫn chẳng hề biết mình đang tìm nơi nào nữa cơmà. Những phát triển về sau này thì cả tôi 
cũng không ngờ tới được, hắn vàđám chuyên gia đã mua được cuống tranh cổ kia có liên hệ với 
nhau, chuyện này, càng nghĩ càng thấy hứng thú. Vậu là tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, không gấp 
gáp đoạt lại cuộn tranh kia nữa, mà theo dõi chúng, tôi muốn thử xem xem, rốt cuộc chúng có 
thể mang lại cho tôi niểm vui bất ngờ gì không." 


"Cần thận đấu. Còn nhớ những gì người đó nói không? Vạn sự vạn vật trên đời nàu đều có quan 
hệ với nhau, một lần trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng hai lần trùng hợp trở lên thì có thể là 
mưu toan từ trước, anh đừng có giẫm vào cạm bẫy người ta xếp sẵn đấy nhé." 


"Chuyện này thì anh yên tâm, trùng hợp như vậy sợ chỉ là có ông Trời mới sắp xếp được thôi. 
Nếu ông Trời để mắt tới Merkin này, thần may mắn đang đùa với tôi, đương nhiên là tôi không 
thoát được, còn không, vẫn còn chưa kẻ nào thay đổi được vận mệnh của tôi đâu! " 


"Phải rồi, anh vẫn chưa nói với tôi, tại sao anh nhất định phải tìm được tòa thần miếu này? " 


"Xin lỗi, tôi có thể chia sẻ với anh tất cả các đầu mối tôi tìm được, cũng nhất định sẽ thỏa mãn 
tất cả các điều kiện đã đáp ứng với anh, nhưng chỉ có điểm này, thì tôi không thể nói với anh 
được, cũng hụ vọng từ sau anh đừng hỏi lại vấn đề này nữa.” 


"Hừm, còn tưởng anh đã thay đổi, thì ra tính cách vẫn chẳng thay đổi lúc nào, vẫn đa nghi như 
thế." 


„r P4 K4 ^ ⁄ Z x TỊ 
Cần tắc vô áy náy mà. 


Lũ chim đằng xa kinh hốt bay lên, Soares đột nhiên khịt khịt mũi, cơ hồ như ngửi được gì đó 
nguy hiểm, cười nhạt một tiếng: "Thì ra chủ nhân của rừng giàđã tới rồi, xem ra tốt nhất ta 
nên tránh đi xa một chút, bị chúng phát hiện ra thì chẳng phải chuyện không hay chút nào. Đây 
là rừng sâu chứ không phải Putumavo. Quái thật, tại sao chúng lại xuất hiện đây chứ? Tình cờ 
hay có nguyên nhân gì? Nếu bọn chúng cứu bốn người này đi, vậy chẳng phải đã đến tận bìa 
rừng Than Thở hay sao, hừ, được lắm." Dứt lời thân hình liền lắc một cái, đã đi được một quãng 
xa tồi. 


Bất ngờ thoát nạn 


"Hắc hắc hắc, " Gonzales cười gằn lạnh lẽo, "Xem ra lúc chúng mày quần nhau với Basinas bị 
thương cũng không nhẹ đâu nhỉ, sao hả? Cả đạn cũng hết rồi à? Sao không nổ súng bắn trả đi? 
" Con cáo già chốn rừng sâu này quả nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu rõ tình thế trước mắt, 
vừa mở miệng ra đã dùng tiếng Anh nói chuyện với người trong vòng vây. Trương Lập và Nhạc 
Dương không thể nổ súng phản kích hiểu tượng trưng, trong rừng thấp thoáng bóng người, kẻ 
địch đã từ bốn phương tám hướng dần vây tới. 


Hỏa lực mạnh áp chế, đồng thời đòn tấn công tâm lý của Gonzales cũng không hề dừng lại, hắn 
tiếp tục nói: "Bọn mày tới đây làm gì, mục đích của chúng mày, bọn tao đều biết rất rõ, muốn 
cướp đoạt của cải trên đất của người khác, đó là một sự lựa chọn hết sức sai lắm. Chúng màu 
đầu hàng đi, không những tao bảo đảm được chúng mày sẽ an toàn, hơn nữa chúng ta còn có 
thể hợp tác, sau khi xong việc tao sẽ hộ tống bọn mày ra khỏi khu vực rừng nguvên sinh nàu, 


Trang 292/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đồng thời chia cho một phần lớn hừm, haha, thế nào hả, có hứng thú không? " 


Đây vốn là một điều kiện hết sức hấp dẫn, song bọn Trương Lập nghe vậy lại vô cùng nghỉ 
hoặc. "Y gì đây? Thằng cha này rốt cuộc đang nói cái khỉ gì vậy? " Trương Lập và Nhạc Dương, 
anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cả Ba Tang đang dựa người vào thân cây cũng không nói gì. 


Gonzales thấy người bên trong không phản ứng gì, lại bổ sung thêm: "Đừng giãy giụa vô ích 
nữa, chỉ dựa vào mấy người chúng mày, cũng chẳng có năng lực mà nuốt trọn món lớn như vậu 
đâu. Phải biết là, người nào” Trong rừng chợt có biến cố, một mũi tên lao vút qua khoảng 
không, đồng thời một tên buôn ma túy phụ trách canh phòng trên cao "hự" lên một tiếng rồi 
ngã xuống như bao cát. 


"Cái quái gì vậy? " Bọn buôn ma túy tức khắc trở nên rối loạn, một tên thuộc hạ báo cáo: "Người 
Kukuerl " Gonzales kinh hoàng: "Cái gì? Người Kukuer! Chỗ này không phải phạm vi hoạt động 
của chúng, tại sao chúng lại đến đây chứ? " 


Nhất thời, trong rừng, trên tán câu, chỗ đất trũng, đâu đâu cũng thấy bóng lông chim đung đưa 
lau động. Gonzales không thể tiếp tục cất lời uy hiếp, mà chuyển sang dùng tiếng Quechua nói: 
"Là ai? Nanh Sắc hay San thế? Chúng tôi là thuộc hạ của ngài Balang, ngài Balang và các người 
đã ký điều ước không xâm phạm lẫn nhau cơ mà, sao các người lại tấn công chúng tôi? " 


Trong rừng vang lên tiếng đáp lại: "Basaka, ở Putumavwo, ngươi và người của ngươi làm thủ lĩnh 
Nanh Sắc của chúng ta bị thương, chúng ta bắt người nợ máu trả máu! ” 


Gonzales hằn học trợn mắt lên nhìn kẻ tên là Basaka đứng bên cạnh, gã cao to ấy ủ rũ cuối đầu 
trước ánh mắt sắc như chim ưng của y, vếu ớt giải thích: "Không, không phải bọn tôi làm đâu, là 
một ông lão thổi rắn thả rắn cắn bị thương hắn ta mà, chúng tôi đâu biết hắn là Nanh Sắc, sớm 
biết thì đã” 


"Câm miệng! " Gonzales quát thuuộc hạ, sau đó gào lên với người trong rừng: "Hiểu lảm! Đó chỉ 
là hiểu lầm thôi! Chúng tôi biểu lộ lòng cảm thương sâu sắc và vô cùng xin lỗi thủ lĩnh Nanh Sắc, 
mong rằng anh ấy đã hồi phục trở lại, thần rừng sẽ bảo vệ anh ấu. Mấy hôm nữa ngài Balang 
nhất định sẽ đích thân đến tận nơi xin lỗi." 

Trong rừng không có tiếng đáp lại, mà chỉ có tiếng gầm như của loài dã thú, biểu thị quyết tâm 
báo thù cho thủ lĩnh của bọn họ. Basaka căng thẳng nói: "Xem ra tên của ngài Balang không 
dọa nổi chúng rồi, có cần nói tên của nhân vật lớn kia ra không? " 


"Rắm chói " Cái tát của Gonzales làm Basaka chảy cả máu miệng, "Bọn dã nhân này mà nổi cơn 
điên lên thì hiệp ước điều ước gì cũng là rắm chó hết. Bảo các anh em cần thận, ở trong rừng 
bọn này không khác bóng ma là mấy đâu." 


Lại một mũi tên nữa không biết từ đâu bay tới, một tên buôn lậu khác lại ngã xuống. Gonzales 
bừng bừng nổi giận: "Bắn mạnh vào cho tao, đừng tưởng người của tao chỉ biết ăn chay thôi 
nhé.” 


Trận chiến vừa bắt đầu đã lệch hẳn về một phía. Những cư dân của rừng già như cá trong nước, 
thân hình còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn loài khỉ vượn, nhảy lên nhảy xuống giữa các tán câu 
như đi trên đất bằng, hơn nữa người nào cũng là tay cung thần, hễ có mũi tên nào bắn ra, không 
cần biết từ hướng nào, là ắt có một tên buôn ma túy ngã xuống. Mặc dù vết thương không chí 


Trang 293/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mạng, song chất độc trên đầu mũi tên lại là chí mạng, bọn buôn ma túy ngã xuống thường chỉ 
kêu lên vài tiếng thảm thiết, rồi lặng lẽ nằm đó luôn. Còn hỏa lực của bọn buôn ma túy lại bị các 
thân cây cao lớn chặn lại, mất hết cả uy phong thuở trước, toàn là bắn bừa bắn bãi làm cành cây 
lá câu rơi lả tả, nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu. Tên không ngừng bay tới, còn cả đá, phi 
tiêu, boomerang, giáo mác, những vũ khí từ thời viễn cổ nàu không ngờ lại khiến cả đám người 
hiện đại trang bị vũ khí tới tận răng phải ôm đầu chạy trối chết, thảm hại vô cùng. Gonzales thấu 
tình hình không ổn, đành phải hạ lệnh: "Rút lui, rút lui, tập trung lại, đột phá vòng vây ở phía 
Nam.” 


"Soạt"” một chiếc boomerang bằng xương lướt qua mặt Gonzales, tới nửa chừng không lại quay 
ngược trở về, rạch một vết máu me đầm đìa trên cái bụng béo của hắn. Gonzales cuống cuồng 
sợ hãi, vừa chạy như bay vừa hét lớn: "Yểm hộ cho tao, con bà nó, bọn mày chạy đâu hết cả rồi! 


Hj 


Biến hóa liên tục diễn ra, làm người ta không kịp suy nghĩ. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba 
Tang ở trung tâm vòng vây, song không ai có vẻ gì là bị tấn công. Đặc biệt là Trương Lập và 
Nhạc Dương, bọn họ không biết Trác Mộc Cường Ba và người Kukuer đã quen biết nhau từ 
trước, có cảm giác cứ như trời giáng thiên binh, k tích xảu ra vậu. Các chiến sĩ thổ dân cũng 
không truy kích quá xa, đánh lui kẻ địch liền tự động rút lui. Trong rừng lại cất lên một giọng nói 
dễ nghe, hệt như thần nữ của rừng già đang triệu gọi: "Nhanh lên, theo chúng tôi. Nhân lúc máy 
bay trực thăng của chúng còn chưa đến, mau rời khỏi nơi này." Bốn năm thổ dân mặt vẽ totem 
vằn vện, đầu đội trang sức lông chim, tay cầm vũ khí nguyên thủy chạy đến trước mặt bốn 
người. 


Trương Lập và Nhạc Dương còn sợ hãi hơn cả lúc nãu, có trời mới biết được đám người này 
muốn làm gì! Dù giọng nữ kia nghe có vẻ không ác ý gì, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn còn 
hôn mê nằm dưới đất, Ba Tang thì nghiến răng đau đớn, hai bọn họ không thể tự quyết định 
được. Cũng may Ba Tang vẫn còn tỉnh táo, anh ta ra lệnh: "Đi theo họ." Lúc này đã có hai thổ 
dân lực lưỡng nhấc Trác Mộc Cường Ba, chạy như bay vào sâu trong rừng, lại có thêm hai người 
nữa đỡ Ba Tang chạy sát theo sau, Trương Lập và Nhạc Dương đành phải co chân đuổi theo. 


Gonzales dẫn theo đám thuộc hạ hỗn loạn băng qua khu rừng, cuối cùng cũng coi như thoát 
khỏi sự truy đuổi của người Kukuer. Bọn chúng tôi đến chỗ người Basinas ngã xuống, nhìn từng 
cỗ thi thể đã sưng vù lên, hoàn toàn không còn nhận dạng, tên Cú Độc nổi tiếng máu lạnh nàu 
cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, thở hắt ra một hơi. Mỗi cổ thi thể đều vặn vẹo theo những tư 
thế kỳ quái khác nhau, cơ thịt co rút cứng đờ, tư thế ấy như muốn bảo với những người khác 
rằng, bọn chúng bị cái đau cực kỳ khủng khiếp giàu vò đến chết. Có thi thể còn tự lột cả da 
mình ra, chẳng còn đâu mặt mũi, gan ruột nát nhừ lòi cả ra ngoài; có người thì nổ súng tự sát, 
còn có người nghiến đến vỡ cả răng. Trước đó rốt cuộc là có thứ gì? Cảnh tượng kinh hoàng 
trước mắt làm cả đám người không làm còn dám tiếp tục chạy về hướng này nữa. Những nốt 
sưng vù trên thi thể, những tư thế chết kỳ quái này, rốt cuộc là do thứ gì gây nên? Gonzales lấy 
nòng súng lật một xác chết lên, trong lễ mũi kẻ ấy liền có một con ong vàng vằn đen bò ra, hắn 
lập tức hiểu ra: "Ong sát nhân! Bọn chúng sao lại đụng tới ong sát nhân cơ chứ! Đúng là đáng 
chết. Không biết trong rừng có còn nữa hau không? Nhìn xác của đám người này, số lượng đàn 
ong sát nhân kia hẳn phải khủng khiếp lắm. Hữừ, lại để bốn tên người Trung Quốc đó chạy mất 
rồi, tao ra đời bao nhiêu năm nay, còn chưa đen đủi như vậy bao giờ! Basaka, mày chết chưa? 
Chưa chết thì cút ra đây cho tao! Mày là thằng ngu xuẩn, lại đụng cả bọn Kukuer ấy làm gì! 


Trang 294/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chẳng lẽ màu không biết! Bọn ta muốn băng qua rừng già, không quan hệ tốt với bọn Kukuer là 
không xong hay saol Con bà nó, bây giờ bọn chúng lọt vào tay người Kukuer rồi, muốn đưa 
người đi khó lắm đấy! " 


Basaka hoảng hốt nói: "Vâng, vâng, tại tôi nhất thời sơ ú, tôi, tôi biết lễi rồi." 

Gonzales chửi bới: "Biết lỗi thì được cái ”??* gì, màu phải nghĩ cách bắt người về cho taol " 
Basaka gật đầu lia lịa, nhưng trong đầu hắn cũng biết, muốn đoạt người từ tay bộ lạc Kukuer về, 
vậy chẳng phải là đùa với Tử thần hay sao? Hắn còn chưa ngu tới mức ấu. Basaka nói: "Nhưng 
tôi chưa hiểu, đội trưởng, vừa rồi rõ ràng là có cơ hội bắn chết mấy tên đó, tại sao” 


Gonzales nói: "Màu thì hiểu cái gì. Tướng Kulu đã chỉ rõ là phải giữ lại mấy tên ngươi Trung 
Quốc đó." Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi thấp giọng thì thầm vào tai tên thủ hạ tâm phúc: "Nghe 
nói, bọn chúng biết lối vào Thành phố Vàng." "AI " Basaka giật mình kêu lên một tiếng, kích 
động đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Thành phố Vàng! Từ thế kỷ mười sáu, khi thực dân Tâu 
Ban Nha đặt chân lên mảnh đất này, Thành phố Vàng được coi là kho báu vĩ đại nhất của đế 
quốc Inca cổ đại, mấy trăm năm nay đã có biết bao người vì tìm kiếm bí mật của Thành phố 
Vàng mà tiến vào rừng già nguyên sinh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mãi đến giờ 
vẫn chưa chấm dứt. Gonzales nói: "Nếu không tại sao mấy phân đội chúng ta đều tranh nhau 
hành động như thế? Hy sinh vài thằng, có đáng để chúng ta huy động nhân lực đến thế không." 
Nói đến đây, Gonzales cũng ngẩn người ra: "Thằng cha Merkin bảo chúng ta cảm chân mấy tên 
đó, lẽ nào hắn đã biết trước, hơn nữa cả hắn cũng biết nơi ấu ở đâu rồi? Hà, nếu vậy thì, chẳng 
phải là" 


Gonzales lấy lại bình tĩnh trước, hắn vỗ vỗ lên vai tên thuộc hạ đang ngẩn người ra vì hưng 
phấn, nghĩ ngợi giâu lát, rồi đưa ra chủ ý: "Mặc dù lãnh địa người Kukuer cực kỳ nguy hiểm, 
nhưng bọn chúng cũng không thể ở đó cả đời được, thế nào cũng phải ra thôi, tới lúc ấu, chúng 
ta sẽ làm thế này thế này" 


Gonzales không hề hay biết, cuộc đối thoại của hắn và Basaka, tất cả đều đã bị Soares đang nấp 
gần đó thu dọn chiến trường nghe hết từng chữ một, khi nghe đến đoạn Thành phố Vàng, tay 
khẽ giật mình, suýt chút nữa thì để con ong chúa trong lọ thủy tỉnh bau đi mất. Y lấy làm khó 
hiểu, thảm nhủ: "Sao lại thế được, ai chơi trò nàu nhỉ? Merkin? Không thể nào, trò đùa nàu 
không hể có lợi gì cho hắn ta cả. Tin tức của chúng ta có vấn đẻ gì? Cũng không thể nào, 
chuyện này không hợp lý chút nào. Nhưng mà, đám quân du kích và bọn buôn ma túy đang bắt 
tay hành động với quy mô lớn như vậy, giao tình của Merkin và tên béo Gonzales kia tuyệt đối 
không thể làm tới mức nàu được, ngoài nguyên nhân kia ra, nhìn như cũng không còn lú do nào 
khác nữa rồi." Soares không thể đoán định tính chân thực của đoạn đối thoại này, song y hiểu 
rõ, đám người Trác Mộc Cường Ba căn bản còn không biết cái gì gọi là Thành phố Vàng nữa. 


"Tối quá, khắp nơi đều là bóng tối mù mịt. Ta đang ở đâu? Địa ngục ư? Nghĩ lại xem nào, rốt 
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chúng ta bị tập kích, là cái gì, cái gì đang kêu ong ong kial 
Trời ơi! Ong sát nhân, chính là chúng, là bọn chúng! Lại đến nữa rồi! " Trác Mộc Cường Ba mở 
trừng hai mắt, định nhúc nhích thân thể một chút, chỉ thấy xương cốt toàn thân đau đớn như bị 
nghiến nát, sau mấy lần đứng dậy thất bại, gã đành bỏ cuộc. Trác Mộc Cường Ba nhìn chăm 
chăm lên trần nhà, lấy làm kỳ quái trước hoàn cảnh hiện tại của mình, trần nhà lợp bằng lá cọ và 
cành cây tươi, công nghệ thô sơ, bốn vách tường đều gỗ ván, trên tường treo vài đầu thú và da 


Trang 295/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hươu, không có cửa, chỉ có một tấm rèm cửa hình như kết bằng cỏ tranh. Không khí nóng như 
thiêu đốt và tiếng chim hót nghe đã quen thuộc kia nhắc nhở gã, lúc nàu gã vẫn còn trong rừng 
rậm nhiệt đới. Thế nhưng, đây là nơi nào? 


"A, anh tỉnh rồi! Đã ngủ trọn một ngày hai đêm rồi." Giọng tiếng Anh sao quen thuộc quá vậy, 
Trác Mộc Cường Ba khó khăn quay đầu lại, ngước nhìn về phía tấm rèm cửa, đồng thời nói: 
"Baba” Chữ "tou” còn chưa thốt ra, gã đã trợn mắt há hốc miệng ra. 


Babatou lúc nàu, đã không còn là cô gái ăn mặc theo kiểu văn minh ở Putumawo nữa, mà là một 
cô thiếu nữ thổ dân Anh điêng chính gốc. Mái tóc xanh thắt thành hai cái đuôi sam thả xuống 
hai vai, ngoài ra không còn bất cứ trang sức gì nữa, chẳng những thế, mà cả nửa thân trên cũng 
đều đều không có bất cứ thứ gì, trên người chỉ có mỗi chiếc váy ngắn. Nước da khỏe mạnh màu 
vàng cam, toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính phơi bày trước mắt Trác Mộc Cường Ba theo cách 
nguyên thủy nhất, dù đã trải qua nhiều thương hải tang điển, Trác Mộc Cường Ba vẫn không 
khỏi chấn động, nhất thời không nói được tiếng nào nữa. 


Babatou tự nhiên cũng nhìn thấu ánh mắt rực lửa trợn trừng trừng lên của Trác Mộc Cường Ba, 
nét mặt không tránh khỏi thoáng hiện sắc hồng, có điều chỉ thoáng chốc cô đã trấn tĩnh lại, 
không có vẻ gì là xấu hổ nữa. Trên người Babatou vẽ đủ các loại hình xăm, trên hai cánh tay là 
một hình tương tự như hình rồng cuộn giản hóa trên lỗ châu mai Vạn Lý Trường Thành, từ eo 
đến bụng hình như vẽ một cánh cửa bên trong có thần minh, đến cả, đến cả, hai bầu vú cũng vẽ 
hình giống như nụ hoa vậy. Trác Mộc Cưởng Ba thầm tự mắng: đáng chết, tại sao lại nhìn kỹ 
thế chứ, hình như đây không phải là vấn để mày cần quan tâm lúc này. Bình tĩnh, bình tĩnh, 
bình tĩnh, đâu chỉ là phong tục cổ xưa của người dân vùng này thôi, chẳng có gì đáng kể kinh 
ngạc cả. Chết thật, sao lại đến gần mình thế, tại sao mình vẫn không cử động được? 


Thấy Trác Mộc Cường Ba đỏ bừng mặt lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Babatou nhoẻn miệng nở 
một nụ cười tươi, nói: "Không cần kinh ngạc vậy đâu! Tôi vốn là người bộ lạc nguyên thủy mà. 
Hơn nữa, dù ở các thành phố văn minh, bên Đức bên Pháp, cũng có bãi tắm khỏa thân cơ thể 
mà, chỉ cần trong lòng ngay thẳng thì chẳng ngại gì đâu. Chẳng lẽ, anh có ý đồ gì không tốt hả? 


Hj 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm lúng túng, đành dứt khoát nhắm luôn mắt lại, tựa hồ như dùng 
Thiền đạo làm cho lục căn thanh tịnh, chỉ nghe trong phòng vang lên một tràng cười khúc khích 
như chuông bạc va vào nhau. Một lát sau thì không còn nghe tiếng gì nữa, thấy lỗ mũi ngưa 
ngứa, hắt xì một cái, Trác Mộc Cường Ba mở to mắt, thấy Babatou đang ngồi xổm bên giường, 
nhìn thẳng vào mắt mình, tau cảm một chiếc lông vũ sặc sỡ ve vấu trên mặt gã. Lần này đã có 
chuẩn bị tâm lú, nên nói chung cũng đỡ hơn phần nào, ít nhất thì cũng đè nén được niềm thôi 
thúc nguyên thủy trong cơ thể kia, Trác Mộc Cường Ba từ từ tỉnh táo trở lại, cảm kích nói: "Các 
bạn đã cứu tôi? ” 


Babatou dầu môi lên cười cười: "Người cao lớn khỏe mạnh thế nàu mà gan nhỏ thế. Phải rồi, 
anh trai tôi nhờ cao chữa rắn của anh nên mới không sao, cả bộ tộc chúng tôi đều rất cảm ơn 
anh đấy. Về sau nhìn thấy quân du kích và bốn người da vàng bắn nhau trong rừng, bọn tôi đều 
rất lo lắng, nhưng cũng không biết có phải là các anh không nữa, lần này chúng tôi vào rừng chỉ 
là để tìm tên Basaka trả thù thôi, không ngờ lại gặp được các anh thật. Lại càng chẳng thể ngờ 
các anh đụng với bọn ong sát nhân, đáng lẽ ong sát nhân cũng không ghê gớm như vậy đâu, độc 
của chúng tùy theo thể chất từng người mà khác nhau, thật không may, anh và cái chú nhìn có 


Trang 296/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vẻ hung hăng kia đều có thể chất quá mẫn cảm, nếu không hai người đã không bị nặng thế nàu 
rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Xem ra vận may của chúng tôi cũng không tệ nhỉ, không ngờ các bạn 
ở trong rừng mà thông tin cũng nhanh nhạy thế, phải rồi, có điện thoại di động không? ? Tôi 
muốn liên lạc với thế giới bên ngoài một chút." 


Babatou bật cười khanh khách: "Anh nghĩ rằng chỗ chúng tôi đây có điện thoại di động chắc? 
Nếu có cái thứ ấy, làm sao còn gọi là bộ lạc nguyên thủy được nữa chứ. Chúng tôi biết là nhờ 
mấy du khách gặp nạn nói thôi, họ cũng là người châu Ä, nên bị quân du kích nhận lầm." 


Tim Trác Mộc Cường Ba như thắt lại, vội vàng hỏi: "Bọn họ đâu rồi? Bọn người ấu như thế nào? 
Có ai bị thương không? " Nhóm của giáo sư Phương Tân chẳng phải cũng vừa vặn có bốn người 
hay saol 


Babatou ngạc nhiên nói: "Anh quen họ hả? Chẳng qua chỉ là một nhóm người du lịch tự phát 
thôi mà, không ai bị thương cả, chỉ là hơi kinh hoàng chút thôi, chúng tôi đã phái người đưa họ 
đi rồi. Để nhớ xem nào, có một người Nhật Bản, hai người Trung Quốc này, còn một nữa hình 
như là người Singapore thì phải" Kế đó lại tả cho Trác Mộc Cường Ba sơ qua tướng mạo bến 
người đó, thì ra là bốn người đàn ông, Trác Mộc Cường Ba giờ mới yên tâm, xem ra chắc là 
thành viên của tổ chức "phượt" kia, chẳng phải là người Anh tên Sean kia đã nói, bọn họ có bốn 
người bị lạc mất hay sao. Trong lòng gã thầm cầu khấn, chỉ mong nhóm của giáo sư Phương 
Tân không xảy ra chuyện gì. 


Nghĩ đến nhóm giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Phải rồi, mấy người bạn của 
tôi đâu? " 


Babatou thong thả nói: "Không sao đâu, trong lãnh địa của người Kukuer chúng tôi, dù là quân 
du khích cũng không tùy tiện tiến vào đâu. Nào, nào" Vừa nói cô vừa lật tấm chăn giống như dệt 
bằng vải gai trên người Trác Mộc Cường Ba lên. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cô, cô làm gì vậu? " Babatou nở một nụ cười bí hiểm: "Chữa cho anh 
chứ còn làm gì, thời gian này, toàn là tôi chữa bệnh cho anh đấy." 


"Cô là bác sĩ hả? " "Không, dùng phương pháp chữa bệnh đặc biệt của người Kukuer chúng tôi, 
anh hồi phục nhanh lắm." 


Trác Mộc Cường Ba đầu kêu ong ong, nóng bừng lên, thầm nhủ: "Sao lại cười như thế? Cách 
chữa bệnh của họ, chắc là không phải cái cách đó chứ? " 


Babatou vỗ một cái lên ngực Trác Mộc Cường Ba, gương mặt xinh đẹp làm bộ giận dữ, nhiếc 
móc: "Anh nghĩ đi tận đâu vậy? Sao mặt còn đỏ hơn cả mông khỉ đuôi xoắn thế? " Kế đó cô lại 
ra lệnh: "Xoay người qua, nào, một, hai, ba, anh tự dùng sức đi, một hai ba” 


Trác Mộc Cường Ba vất vả lắm mới lật sấp người xuống được, cũng đỡ phái rơi vào tình huống 
lúng túng như lúc nãy, gã không nên nổi một tiếng "phù" nhẹ nhõm, chỉ thấy những chỗ bị ong 
đốt trên lưng như bị kim chích, vừa ngứa vừa tê, còn nhoi nhói đau nữa. Trác Mộc Cường Ba 
hỏi: "Cô sẽ không chọc thủng những nốt bị ong đốt đó đấy chứ? " 


Babaotu lắc đầu: "Không đâu, tôi chỉ rạch những chỗ đã kết sẹo, để máu lại chảy ra thôi. Không 


Trang 297/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


làm vậy, thần Yize sẽ không chịu chữa bệnh cho anh đâu." 


Phát âm hết sức quái dị, Trác Mộc Cường Ba nói: "Thần Yize? Là, là cái gì thế? " Lúc này gã đã 
thấy lưng mình càng lúc càng ngứa hơn, lại còn hơi đau đau như bị vô số con kiến cùng cắn xé 
vậu. 


"A, người Kukuer chúng tôi mà bị con gì cắn, hau mắc phải các chứng bệnh thông thường, đều 
nhờ thần Yize chữa trị cho cả, chúng là bác sĩ tốt nhất của rừng già này đấy. Anh có muốn xem 
không? ” 


"Ùm, ít nhất thì tôi cũng phải cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho mình chứ". Trác Mộc Cường Ba 
vừa dứt lời. Babatou đã đưa một bình gốm tới trước mặt gã. 


"Đây, đây chính là thần Yize sao? " Trong bình gốm quả nhiên là đầu kiến nhung nhúc ra vào, 
những con kiến đen dài chừng một centimet, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Trác Mộc 
Cường Ba ngần ra trong giây lát, rồi hỏi: "Bọn chúng đang làm gì trên lưng tôi vậy? " 


Babaotu nở một nụ cười giảo hoạt, nói: "Bọn chúng ấu à, bâu giờ chúng đang hút máu của anh. 
Sau đó, chúng sẽ bài tiết ra một loại kích thích tố, trung hòa độc tố xung quanh vết thương của 
anh, thứ vật chất ấu, còn thúc đấu tuần hoàn máu, tấu rửa các chất thải thừa trong cơ thể anh, 
đồng thời khôi phục những tế bào bị hủy hoại nữa." 


Trác Mộc Cường Ba hồ nghi hỏi: "Thân kỳ vậu sao? " 


Babatou nghiêm nghị gật đầu: "Đương nhiên rồi, người Kukuer chúng tôi mấy ngàn năm nay 
được thần Yize bảo hộ, mà không gặp phải bệnh dịch nào lớn cả. Được rồi, xem ra cũng gần 
xong, để tôi bôi thuốc cho anh." 


Trác Mộc Cường Ba thấy sống lưng mát lạnh, cảm giác như thoa kem chống nắng, lại không 
nhịn được hỏi tiếp: "Giờ lại bôi thuốc gì nữa? ” 


Babatou nói: "Là thuốc cao đặc chế của người Kukuer chúng tôi, gồm có Turneraceae, cỏ gấu, 
mây vuốt gấu, lá thược dược và rất nhiều dược thảo khác. Xoa vết thương bị cắn đốt là cực kù 
công hiệu. Xong rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi mang cháo ngô với mật ong cho, lâu như 
vậy không ăn gì, người có khỏe mấy thì cũng không chịu được đâu." 


Babatou vén rèm cửa bước ra, Trương Lập và Nhạc Dương ngồi trên đàn tế bằng gỗ đằng xa 
buôn chán đến thẫn thờ, thở dài đến tiếng thứ một trăm lẻ bảy: "Ôi, thiên lý ở đâu chứ! " "Ài, 
đen tối quát " "Tại sao tôi không được đãi ngộ như thế chứ? " "Sớm biết thế, lúc ấy đã cho bọn 
ong mật kia đốt mấy phát rồi! " 


Người Kukuer 


Lần đầu tiên, hai người đến lãnh địa của người Kukuer, cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. 
Khu này là vùng đồi cao hơn rừng cây thông thường một chút, cả khu vực vẫn được cây cối che 
phủ, nhưng ở chỗ cao nhất là đàn tế thì có thể nhìn thấy toàn bộ mấy cánh rừng nhỏ xung 
quanh và các dòng sông uốn khúc. Dưới tán lá xanh tốt có hơn trăm căn nhà gỗ lợp lá cọ, có 
đàn tế, có điện thờ, có nơi sinh hoạt tôn giáo, mái nhà hình bầu dục nhọn, nhìn chữ V, tất cả 
các kiến trúc cần thiết của một nền văn minh bộ lạc nguyên thủy đều có hết. Điều làm hai người 
không thể ngờ được, tự nhiên chính là chuyện phụ nữ trong bộ lạc toàn bộ đều để ngực trần, 


Trang 298/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hơn nữa còn hết sức tự nhiên, hoàn toàn không hề có ý che giấu hay xấu hổ thẹn thùng gì cả. 
Nhạc Dương và Trương Lập vừa thấu mấy thiếu nữ đầu đội bình gốm ra suối lấy nước về, bên 
này lại có vài người nữa đội quần áo thực phẩm ởi ra bờ sông, vừa đi vừa nói nói cười cười, nét 
mặt động tác hoàn toàn chẳng khác gì các cô gái mặt quần áo đầy đủ ở các thành phố trò 
chuyện cười đùa với nhau, chỉ khác một điểm duy nhất, bọn họ không ai mặc quần áo! Hai 
chàng thanh niên máu nóng kiến thức nông cạn, cứ tranh nhau nhìn đến mạch máu căng 
phồng. Trương Lập còn suút chút nữa thì chảy máu mũi. Đặc biệt là khi hai anh chàng này trông 
thấy cô gái xinh đẹp quyến rũ nhất bộ lạc Babatou tự tay chăm sóc Trác Mộc Cường Ba, ngày 
nào cũng ra ra vào vào căn nhà gỗ nhỏ ấy, lần nào vào cũng mấy tiếng đồng hồ không thấy ra. 
Hai người lấu làm tức tối, thậm chí còn nổi ý đồ giết quách Trác Mộc Cường Ba đi cho xong 
nữa. 


Chiếu lý mà nói thì Trác Mộc Cường Ba không trẻ như họ, hình như tướng mạo cũng không 
được tuấn tú bằng, hai người nghĩ mãi mà không thông, cuối cùng đã đưa ra kết luận thế này: 
"Cường Ba thiếu gia có sức hấp dẫn thần kỳ đối với phái nữ à không, đối với tất cả các động vật 
giống cái, phạm vi sát thương từ tám tuổi đến tám mươi tuổi. Chính tại vì ma lực trời sinh đó, 
mới khiến hai chàng thanh niên lý tưởng có tương lai tươi sáng đồng hành nhiều lần không được 
các cô gái xinh đẹp bằng tuổi để mắt tới. "Suy luận thế nàu chắc chắn không sai vào đâu được, 
ngàu hôm ấy chẳng phải con ếch kia cứ bám chặt lên đầu Cường Ba thiếu gia còn gì, bâu giờ 
nghĩ lại, gần như có thể khẳng định trăm phần trăm, đó là một con ếch cái rồi." Đưa ra được kết 
luận như vậy, tâm lú hai người nói chung cân bằng lại đôi chút. Bọn họ nào biết rằng, kết luận 
thoạt nghe có vẻ hoang đường này, về sau lại chính xác như dự đoán tiên tri vậu. 


"Anh ấy tỉnh rồi, hai người vào thăm đi." Babatou mỉm cười, cầm lọ gốm đi qua hai anh chàng 
đang để hồn vía lơ lửng trên mâu. 


"Cường Ba thiếu gia, đã mất nửa thời gian rồi, vậu mà, giờ chúng ta còn chưa rõ mình đang ở 
đâu nữa.” 


"Phải đấy, hơn nữa nghe Khỉ Đuôi Xoắn nói, quân du kích đã mai phục sẵn xung quanh lãnh địa 
của người Kukuer rồi, xem ra chúng ta vừa ra khỏi đây là chúng sẽ lập tức ra tay luôn đó." 


"Ba Tang? Anh Ba Tang đã khỏe rồi, nhưng hình như anh ấy rất hợp chuyện với thầy tế ở đâu, 
từ chiều hôm qua cứ rịt trong đền thờ của họ ấy." 


"Này, Cường Ba thiếu gia, Babatou lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hai người” 


"Hai thằng nhóc này tôi vừa mới tỉnh lại, giờ còn chưa biết mình đang ở đâu nữa, lẽ nào hai 
người không biết người bệnh cần được nghỉ ngơi hay sao? Yên lặng một chút cho tôi nhờ có 
được không? ” 


"Không được." 


"Cường Ba thiếu gia, các cô gái thổ dân ở đây vừa nhiệt tình lại vừa buông thả, anh nhất định 
phải khống chế được tình cảm của mình, anh phải giữ đạo đức trong tình yêu đấy nhé, chớ có 
làm chuyện gì để cô Mẫn Mẫn phải đau lòng đấy! " 


"Các các cậu, hai thằng nhóc này ra ngoài! Đây là mệnh lệnh đấy! " 


"Cường Ba thiếu gia, ngàn vạn lần chớ nên nổi nóng, chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà." 


Trang 299/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Phải đấy phải đấu." 


Đêm đến, quả nhiên Babatou đang ở trên đàn tế quan sát bầu trời đầy sao, anh ta nằm nghiêng 
bên cạnh đài quan sát. Được sự cho phép của đại tế sư, Ba Tang là người ngoài tộc duy nhất 
được bước lên đàn tế ngắm sao trời. nói là đàn tế, kỳ thực là một gò đất hơi cao hơn một chút so 
với khu vực xung quanh, người Kukuer đã dùng các thân cây to dựng nên một giàn gỗ hình 
thang trên gò đất đó, trên đó, có hai giá gỗ như cần trục, ở giữa là một đĩa tròn không tâm, 
chính giữa đĩa tròn là một khúc gỗ hình như cây thập tự, khúc gỗ và đĩa tròn có thể di chuyển 
xung quanh nhau, mỗi lần đến ngày lễ của bộ tộc, đại tế sư bao giờ cũng một mình bước lên đài 
tế sử dụng thứ kỳ dị này để quan sát các ngôi sao trên trời. 


Dù Babatou không biết Ba Tang đã nói chuyện gì với đại tế sư, nhưng người nào đã được đại tế 
sư công nhận thì cũng được người Kukuer tôn trọng, cô nhã nhặn nói: "Ngài Ba Tang.” 


"Ùm, " Ba Tang điểm đạm nói, "năm ngày rồi." Trong vẻ cao ngạo của anh ta thấp thoáng nỗi 
lo âu, ánh mắt anh ta cũng vô cùng phức tạp, dường như đang cực kỳ mâu thuẫn, lại như đang 
phải gánh trên vai áp lực nặng nẻ, ít nhất, đó là cảm giác của Babatou trong lúc này. Ấn chứa 
trong giọng nói của Ba Tang là sự bất lực và cam chịu: "Kế hoạch ban đầu vốn không phải như 
vậy, chúng tôi chỉ muốn bình yên băng qua rừng già, đã suy tính hết sức đầy đủ đến hoàn cảnh 
môi trường khốc liệt và các loài động vật nguy hiểm rồi, có điều, căn bản không ai nghĩ đến 
chuyện sẽ xung đột trực tiếp với quân du kích và bọn buôn ma túy. Dường như trong bóng tối 
kia có một cánh tay vô hình đang thao túng hành trình của chúng tôi, đến giờ, cả ông Trời cũng 
muốn khảo nghiệm chúng tôi chắc? " 


Babatou nói: "Đại tế sư có nói rồi, thần Chac vĩ đại đã phẫn nộ, người sẽ trừng phạt những kẻ 
phá hoại thế giới này. Có điều tôi cũng không được hiểu cho lắm, ông Ba Tang, ông có thể 
dùng kiến thức khoa học hiện đại để giải thích ngôn ngữ đã được đại tế sư thần hóa không? Dù 
sao thì, ông nói cũng giống hệt như đại tế sư vậy." 


Ba Tang lầm bẩm đáp: "Rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ là môi trường nhiệt đới khí áp thấp, được 
luồng không khí xích đạo tuần hoàn bao bọc. Theo lẽ thông thường, khu vực này một năm có 
gần bảy tháng là bị mây mù bao phủ, thời tiết thường gặp nhất chính là hàng ngày lúc mặt trời 
lên thì mát mẻ dễ chịu, tới trưa bắt đầu có mây tích tụ, chiều thì mưa như trút nước tới tận 
hoàng hôn. Nhưng chúng tôi vào rừng đã năm ngày rồi, chẳng những không có một giọt nước 
mưa, hơn nữa đêm nào cũng trời trong đầu sao, mây mù nhiệt đới đi đâu rồi? Cô, cô có biết 
sóng thần không? " Ba Tang chợt hỏi. 


Babatou nói: "Ưm, có nghe nói, địa chấn dưới biển gây ra sóng thần, là thảm họa tự nhiên vô 
cùng đáng sợ, nhưng có chuyện gì với việc này chứ? " 


Ba Tang lắc đầu: "Không, không có quan hệ, chỉ có điều đạo lý là giống hệt như nhau. Khi tầng 
đáu đứt gãy gây ra xê dịch, địa hình đáy biển đột nhiên biến hóa, trước tiên không phải là biển 
động sóng thần, mà là dung tích đáy biển tăng lên, khiến mặt biển rút xuống, đường bờ biển rút 
ra ngoài xa mấu dặm hoặc nhiều hơn nữa, để lộ ra tầng đá ngầm trước giờ chưa từng hiện ra. 
Sau đó, mặt biển phải khôi phục lại cân bằng của nó, lượng nước biển kia sẽ dựng lên thành một 
bức tường nước, cuồn cuộn ập trở về, sức mạnh đáng sợ đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ, thậm chí 


Trang 300/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng còn cao hơn mặt biển trước đó mấy chục đến gần trăm mét, nhấm chìm, nuốt trọn tất cả 
những thứ dưới bậc nước đó, rồi lại rút đi. Lúc này tầng mây trên cao đang bị ảnh hưởng của khí 
áp, về cơ chế cũng giống hệt như sóng thần vậy, khi khí áp thấp bị khí áp thấp hơn ảnh hưởng, 
luồng khí tuần hoàn sẽ tản ra xung quanh, giống như là thổi bong bóng vậy, dồn hết mây ra bên 
ngoài quả bong bóng đó. Thế nhưng, một khi quả bong bóng ấy bị vỡ, mây ở xung quanh sẽ dồn 
vào lấp chỗ với tốc độ nhanh chưa từng thấu, tới lúc đó, mưa của mấy ngày, mấy chục ngày sẽ 
tập trung đồ xuống trong một ngày. Cô thử tưởng tượng, đó là cảnh tượng thế nào." 


"A." Babatou kêu lên một tiếng khe khẽ, phẳng phất như cảm thấy nguy cơ trong một sớm một 
chiều. 


Ba Tang lại tiếp lời: "Kiểu khí hậu biến dị này, từ rất lâu trước đâu hoặc phải mất mấy trăm năm 
mới có một lần. Còn bây giờ, rừng nhiệt đới bị chặt phá trên diện rộng, thảm thực vật trên núi 
Andes cũng bị phá hoại nặng nẻ, tốc độ tan chảy của sông băng tăng lên, tác dụng điều tiết khí 
áp của khe núi giảm sút, có lẽ sau nàu cứ vài năm, hoặc mỗi năm, đều sẽ xuất hiện thiên tai như 
vậu, đây chính là cái giá con người phải trả cho chính những hành vi của mỗi người thôi. Có 
điều, cô cũng không cần lo lắng, tôi quan sát rồi, khu rừng này cao hơn những nơi khác xung 
quanh đây, dù có mưa to, cũng không ảnh hưởng gì đến bộ tộc các cô đâu." 


"Ưm." Babatou nói, "Đại tế sư cũng nói rồi, thần Kukuer sẽ bảo vệ chúng tôi được bình an." 


"Hùừ, thần kukuer hả? " Trong tiếng cười của Ba Tang ẩn chứa chút khinh miệt, nhưng nét mặt 
lại không tỏ vẻ gì, anh ta ngoảnh mặt đi hỏi: “Các cô, là hậu duệ của người Anh điêng hả? " 


"À" Babatou không hiểu tại sao Ba Tang lại đột nhiên hỏi vấn đẻ này, cô líu ríu nói: "Chuyện 
này, tôi cũng không rõ lắm, có điều, chắc là phải đấy. Tổ tiên chúng tôi đã sống rất nhiều năm 
trong cánh rừng này rồi, theo những ghi chép trong bộ tộc, từ thời đại Kakupakate, tổ tiên của 
chúng tôi đã được các vị thần bảo vệ mà an cư lạc nghiệp ở đâu rồi." 


Ba Tang nhìn câu thập tự, bình phẩm: "Bất kể các cô là hậu duệ của người nào, từ dụng cụ các 
cô dùng để làm quan sát bầu trời có thể thấu, tổ tiên của các cô có một nền văn minh hết sức 
huy hoàng chói lọi đấy. Dụng cụ này đơn giản thế thôi, nhưng lại có thể theo dõi đường đi của 
mặt trăng và mặt trời một cách rất dễ dàng, hơn nữa còn có tác dụng rất nỗi bật trong việc quan 
trắc chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng nữa." 


Nghe Ba Tang đánh giá cao tổ tiên mình, Babatou tỏ ra vô cùng cao hứng, nhưng chỉ thoáng 
chốc cô lại ủ rũ nói: "Đáng lẽ, bộ tộc chúng tôi còn có cả thánh thạch truyền đời nữa cơ, nhưng 
mấy năm trước đã bị người ta ăn trộm mất rồi." "m, vậu hả? " Ba Tang đột nhiên nổi hứng với 
chuyện này, liền hỏi han cặn kẽ các chỉ tiết liên quan đến thánh thạch. Thì ra thánh thạch là 
một tảng đá hình trụ tròn có khắc các hoa văn kỳ quái, nghe nói có cán, có đầu, toàn thân đều 
chạm nổi, hình tượng đó, rất giống một trụ đá trổ hoa thu nhỏ theo tủ lệ nhất định, cảm trong 
tay giống như một cái giản 1 bằng đá. Hai người nói chuyện rất muộn, trước khi rời khỏi đàn tế, 
Ba Tang vẫn không quên nhìn lên bầu trời một lần nữa. Vâng trăng lông kia lại tròn hơn hôm 
qua thêm một chút. 


Độc tố trong cơ thể dẫn dân được thanh tẩy, mấy vết thương phần mềm kia đến nhanh, nhưng 
cũng đi nhanh, chiều hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đã có thể xuống giường đi lại, hoạt động 
cho dãn gân dãn cốt, hầu như đã không còn gì đáng ngại, cả cảm giác đau đớn cũng không thấu 
nữa. Trác Mộc Cường Ba không ngờ, ngoài cửa kia, thủ lĩnh trẻ tuổi Gấu Mật Nanh Sắc đã dẫn 


Trang 301/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


theo một đám chiến sĩ, xếp hàng hoan nghênh gã khỏi bệnh, đằng xa là các nam nữ lão thiếu 
trong bộ tộc Kukuer, Babatou phụ trách phiên dịch. Nanh Sắc thân mật vỗ mạnh lên lưng Trác 
Mộc Cường Ba, cao hứng nói: "Người dám đối đầu với tướng Kulu, nhất định là anh hùng." Nói 
xong anh ta lại chỉ vào ngực mình: "Anh cứu mạng tôi, chúng ta là anh em, là người một nhà." 
Cả bộ tộc liền reo hò ầm Iï. 


Trác Mộc Cường Ba được Babatou và Nanh Sắc dẫn đi vòng quanh thôn làng của người Kukuer. 
Babatou làm hướng đạo kiêm phiên dịch, được âm thanh tràn trềể niềm vui ấu giới thiệu, Trác 
Mộc Cường Ba dân dẫn hiểu được vẻ bộ lạc Kukuer nàu. 


Chiều cao trung bình của người Kukuer tương đối thấp, màu da sẫm hơn những chủng tộc người 
Anh điêng khác, hầu hết các chiến sĩ đều cường tráng mạnh mẽ, bắp chân thô ngắn, vai rộng, 
đầu to, đôi mắt màu da cam và mái tóc đen kia, nhìn cũng có mấu phần đặc điểm của dân người 
châu Á. Trang phục của họ tương đối đơn giản, đàn ông mặc một chiếc khố rộng bằng lòng bàn 
tay, bọn họ quấn khố vài vòng quanh hông, một đầu thả phía trước, một đầu ở phía sau, trông 
rất giống trang phục của võ sĩ Sumo Nhật Bản. Hai đầu mảnh khố đều có hình thêu do chính 
tau mẹ hoặc vợ người đó làm. Phụ nữ thì từ eo trở xuống quấn một chiếc váy. Trong bộ tộc bất 
kể nam hay nữ, những phần lộ ra trên cơ thể đều có hình vẽ totem, trong đó hình xăm trên mặt 
là đẹp nhất, dựa theo thân phận và đẳng cấp khác nhau mà xăm những hình khác nhau. Chỉ có 
đàn ông mới có trang sức trên đầu, phụ nữ thông thường tết tóc từ hai đến bốn bím, đàn ông 
dùng lông chim làm trang sức, cắm thành nhìn rẻ quạt, cũng có phân biệt theo đẳng cấp. Đàn 
ông thông thường cắm lông vẹt châu Mỹ, chiến sĩ thì cắm lông chim ưng, còn thủ lĩnh như Gấu 
Mật Nanh Sắc thì là lông của một loài đỗ quyên đến từ Trung Mỹ. 


Họ sống trong nhà cỏ tranh hoặc nhà lợp bằng lá cọ, trong nhà có tường chia làm hai gian, phía 
trước là phòng khách, phía sau là phòng ngủ, phòng ốc thường không có cửa, mái hiên rất thấp, 
có thể chắn mưa che nắng. Giường bện bằng cành câu, bên trên rải cỏ, lúc ngủ dùng một tấm 
thảm bằng cỏ hoặc vải bông thay cho chăn. Họ không nấu nướng trong nhà, mà dùng bếp lộ 
thiên bên ngoài. Người Kukuer trồng khoai, sắn, đậu tằm, ngoài ra cũng chăn nuôi các động vật 
lớn như lạc đà không bướu, ngựa, nhưng hầu hết các chiến sĩ đều vào rừng săn bắn, khỉ nhện là 
thức ăn thường xuyên nhất của họ. Họ có các thợ thủ công lành nghề chế tạo vũ khí, nhưng 
cũng tiếp xúc cả với súng ống hiện đại, quần áo mặc thường ngày cũng có một phần được dệt 
may bằng công nghệ hiện đại, bộ lạc nàu cũng không hề cách biệt với thế giới bên ngoài, mà 
tiếp xúc với nền văn minh hiện đại bên ngoài một cách vừa phải, thích đáng. Họ bắt một số 
động vật trong rừng ra ngoài đổi lấy nhu yếu phẩm, trong rừng nguvên sinh đâu đâu cũng cò 
nguy hiểm rình rập, các nhà sưu tập và chủ quán đặc sản muốn có các loại động vật hoang dã, 
đều đồng ú trả giá không hề thấp để mua các thứ đó. 


Chiến sĩ của bộ tộc Kukuer từ nhỏ đã sinh ra trong rừng, lớn lên trong rừng, rừng già này chính 
là nhà của họ, họ thông thạo đủ các phương pháp tác chiến trong rừng sâu, bố trí những loại 
bẫy rập đơn giản để bắt dã thú. Vì vậu, lãnh địa của người Kukuer xưa nay đều bất khả xâm 
phạm, đến cả quân du kích và bọn buôn ma túy xưa nay vẫn xưng bá trong rừng sâu này cũng 
phải kú điều ước không xâm phạm lẫn nhau với họ. Có lúc bọn buôn ma túy còn phải trả một 
khoản tiền lớn làm phí mãi lộ, mới được đi qua lãnh địa của người Kukuer, nhưng nơi này đã là 
đường sát biên giới, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng không bao giờ đặt chân lên lãnh 
địa của họ. Nghe nói, ở sâu trong lãnh địa này, có thứ còn đáng sợ hơn cả người ukuer gấp 
trăm gấp ngàn lần, nơi ấy thì càng không có một dấu chân người. 


Trang 302/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong bộ tộc chia làm nhân quyền và thần quyền, nhân quyền là tộc trưởng, cũng chính là cha 
của Gấu Mật Nanh Sắc và Babatou, thần quyền là đại tế sư, ông ta lúc nào cũng ở trong đền 
thờ. Đền thờ thần linh của họ, là một gian nhà gỗ không lớn lắm, đứng dưới tán của một câu cổ 
thụ cao gần bốn chục mét, đích thực là khiến người ta nảy sinh cảm giác kính ngưỡng trước bậc 
minh thần cao quý. Nghe nói sau khi Ba Tang tỉnh lại, có nói mấy câu về thời tiết biến dị, vừa 
hay lại trùng khớp với cách nói của đại tế sư trong đền thần, nên đã được đại tế sư mời vào nói 
chuyện, sau đó còn đồng ú cho anh ta lên đàn tế quan sát bầu trời nữa. Về chuyện nàu, cả Trác 
Mộc Cường Ba cũng cảm thấu không thể nào tin nổi, nhưng sau đó Ba Tang lúc nào cũng chỉ hờ 
hững lảng tránh không nói gì. 


Người Kukuer rất giỏi uống rượu, họ dùng mật ong, nước và một loại rễ câu đặc biệt để ủ rượu, 
làm ra một loại rượu nồng độ rất cao, mùi thơm sực nức. 


Điều làm Trác Mộc Cường Ba thấy hứng thú nhất là người Kukuer hầu như nhà nào cũng nuôi 
chó, rất tạp, nhỏ thì có chó không lông, chó đốm hoa, chó chồn, lớn thì có chó fila, có chăn 
cừu, chó bull, thứ nào cũng có, thậm chí còn có cả loại mà Trác Mộc Cường Ba không gọi được 
tên. Đáng kinh ngạc nhất là, lũ chó này đều không sủa, thấy người tới thì chỉ nghếch mắt lên 
liếc nhìn một cái, rồi lại nhắm tịt mắt vào ngủ, đến cả mấy con nổi tiếng hung hăn như chó ngao 
Brazil cũng thế. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi Babatou tại sao chó họ nuôi lại không kêu, câu trả lời của cô là, đó là 
cách huấn luyện chó đã lưu truyền từ rất lâu rồi, ở đâu họ có câu tục ngữ gọi là: "Chó không sủa 
mới là chó tốt." Trác Mộc Cường Ba cứ có cảm giác hình như mình đã nghe cách nói nàu ở đâu 
rồi, có điều gã vừa mới khỏi bệnh, trước sau không tài nào nhớ ra nổi. Gã đến trước mặt một 
con chó trông có vẻ như là chó Argentina, xoa xoa đầu con vật đang rúc mình ngủ khò khò ấy, 
con chó mở đôi mắt nhập nhèm lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, ngáp một cái rõ dài, rồi quẫu 
quẫu đuôi, vùi đầu ngủ tiếp. Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi: "Nếu không sủa, vậu tác dụng chủ 
yếu của chúng là làm gì? " 


Babatou đáp: "Có thể dùng đề truy dấu vật săn, có điều hầu hết thời gian bọn chúng đều chơi 
với lũ trẻ con, địa vị của chúng trong làng của chúng tôi cũng cao lắm đấy nhé. Trong làng có 
tập tục, nhà nào có chó bất hạnh qua đời, thì phải cử hành tang lễ long trọng cho nó, hơn nữa 
về sau chúng còn được hợp táng với chủ nhân của mình nữa cơ." Trác Mộc Cường Ba lại hỏi 
thêm một số chuyện về lũ chó châu Mỹ này, kết quả phát hiện ra Babatou cũng không thích chó 
lắm, cô cũng chỉ biết là có tập tục như vậy, còn tại sao lại có, thì cũng không rõ cho lắm. 


Ngoài đền thờ và đàn tế, Babatou đã dẫn Trác Mộc Cường Ba ởi tới từng góc nhỏ của ngôi làng 
bộ tộc Kukuer cư trú, giúp gã có đượcn những hiểu biết đại thể về bộ lạc nửa nguyên thủy nửa 
văn minh này. Tham quan trong bộ lạc Kukuer này, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy sức khỏe 
mình đã khôi phục đáng kể, bèn định tạm biệt Babatou, nhưng bị cô từ chối. Babatou nói: "Bâu 
giờ sức khỏe anh vừa mới bình phục, còn chưa cảm thấy gì, nhưng chất độc trong cơ thể thì 
chưa hoàn toàn hết đâu, đi trong rừng một hai ngày là lại tái phát nữa đấytôi phải tiếp tục bôi 
thuốc cho anh mới được. Còn nữa, dù có muốn ởi, thì nhất định cũng phải đợi qua ngàu mai mới 
đi được, ngày mai chính là ngày lễ của bộ tộc Kukuer chúng tôi, mọi người ai cũng tham gia 
chúc mừng, nếu đại ân nhân của bộ lạc như anh mà không tham gia, tức là đã coi thường người 
Kukuer chúng tôi, mà chúng tôi thù dai lắm đấy nhé. Trong rừng sâu, cả quân du kích và bọn 
buôn lậu đều biết rất rõ, ở vùng này mà đắc tộc với người Kukuer, muốn đi một bước cũng khó 
khăn lắm. Nhìn anh kìa, cuống lên muốn đi như vậu, chẳng lẽ người Kukuer chúng tôi làm anh 


Trang 303/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy ghét thế à? " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Không phải, vì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vội vã quá, có rất 
nhiều chuyện mọi người còn chưa hay. Chúng tôi đang tham gia một đội thi đấu tranh giải, phải 
từ Putumavo băng qua rừng nguyên sinh tới Saint Marv trong thời gian quy định, bị chậm trễ ở 
đây, chúng tôi đã bị các đội khác bỏ rớt lại phía sau rồi, thế nên tôi mới nghĩ, nếu mình cử động 
được rồi, vậy thì phải nhanh chóng đuổi kịp các đội khác." 


Babatou dấu môi lên nói: "Tôi mặc kệ, thế nào anh cũng phải đợi qua ngàu mai mới đi được, 
mấy bạn kia của anh đều đang giúp chúng tôi sắp xếp cho buổi lễ cơ mà." Vừa nói cô vừa nhủ 
thâm: "Bôi cho anh bao nhiêu nước ép với dầu Maja, thế nào cũng không thể chưa có tác dụng 
gì đã để anh đi rồi chứ." Nghĩ tới đâu, cô không giấu nổi một nụ cười tinh nghịch, làm Trác Mộc 
Cường Ba lại thêm một phen mù mờ chẳng hiểu ra làm sao. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ngày mai chắc không phải ngày thu hoạch mùa màng, vậy là ngày lễ 
gì nhỉ? " 


Babatou nghiêng đầu nói: "Ừ, nói thế nào nhỉ, ngày mai là ngày lễ lớn một năm một lần của 
chúng tôi, đã lưu truyền từ rất lâu rất lâu rồi, giống như có lẽ là giống ngày lễ Độc lập của người 
Mỹ vậu, tôi nghĩ chắc là như thế đấu, có điều theo cách nói của tổ tiên, thì đâu là ngày lễ do 
thân thánh đặt ra đó." 


Trác Mộc Cường Ba không nói lại được Babatou, đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, gã muốn 
một mình yên tĩnh để suy nghĩ lại các vấn để gặp phải trong lần băng rừng này. Babatou cũng 
bận rộn sắp xếp chuẩn bị cho lễ tế, liên dặn dò Trác Mộc Cường Ba không được đi lung tung, 
rồi để gã một mình nghỉ ngơi. 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại các vấn để gặp phải trong cuộc hành trình này, không phải là 
không có chuẩn bị, bọn gã cũng đã điều tra nghiên cứu phạm vi thế lực của quân du kích và bọn 
buôn lậu ma túy rồi, cũng tìm hiểu tư liệu về các sinh vật nguụ hiểm trong rừng rậm châu Mỹ, 
thế nhưng, khi mấy người bọn gã phải thực sự đối mặt với những nhân tố nguy hiểm đó thì đều 
tỏ ra luống cuống tay chân cả. Gã nhớ lại những điều Lữ Cánh Nam từng cảnh cáo trong lúc 
huấn luyện cả bọn, xem ra những lời ấy đích thực là rất chính xác - "Không tự thân trải qua, chỉ 
biết lý thuyết không thôi, dù là anh có đọc cả ngàn vạn lần thuộc lòng như cháo, thì cũng không 
bằng vận dụng trong thực tiễn một lần." 


Từ miệng Babatou gã biết được, lãnh địa của người Kukuer nằm giữa Putumavo và Saint Mar, 
cũng có nghĩa là, bọn gã đã may mắn được người Kukuer đưa đi một đoạn khá dài. Nếu ngày kia 
mới rời khỏi bộ lạc Kukuer, thời gian đã mất một nửa, hành trình chỉ sợ mới đi được một phần 
ba, còn lại một nửa thời gian làm sao hoàn thành được hai phần ba hành trình còn lại đây? 
Không được, lần băng rừng này buộc phải hoàn thành, nhất định phải cho con mụ khó tính Lữ 
Cánh Nam đó biết được năng lực của bọn gã, dù là bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tau 
vây bắt, bọn gã cũng vẫn băng qua được khu rừng rậm nguyên sinh nguy hiểm này. Tới lúc đó, 
để xem cô ta nói được gì? Như thế thì có thể trực tiếp đi tìm Bạc Ba La thần miếu được rồi. 
Trên thảo nguyên mênh mông ấy, bóng hình uy phong lẫm lẫm đó, đôi mắt tràn trể bá khí đó, 
vẫn còn đang đợi chờ gã cơ mà. 


Lễ tế của người Kukuer 


Trang 304/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba ngồi trên một bình đài cao hơn mặt đất một chút, lòng hướng về sự thanh 
thản an nhàn, phẳng phất như đã thấu Tử Kù Lân ở ngay trước mắt. Ở thôn làng dưới kia, người 
Kukuer đang ra ra vào vào bận rộn chuẩn bị cho lễ tế. Trên bãi đất trống phía xa xa, đám trẻ 
con Kukuer đang chơi đùa, bọn chúng dựng mấy tấm bảng gỗ ở đằng xa, có lớn có nhỏ, cắm hờ 
trên đất bùn, sau đó dùng một cái túi hình vuông bên trong nhét đầy bùn đất, ném vào bảng gỗ, 
hình như xem độ to nhỏ của bảng gỗ ném trúng để xác định địa vị cao thấp, chơi đùa hết sức vui 
vẻ. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn lũ trẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, bọn trẻ nàu có cả nam cả nữ, 
nhưng trẻ con Kukuer đều không mặc bất cứ quần áo gì, bọn chúng vui vẻ nô đùa ầm ï, hình 
như không hề có phân biệt giới tính. Nhìn lũ trẻ ngây thơ hoạt bát ấy, Trác Mộc Cường Ba 
không khỏi nghĩ ngợi xa xăm: "Thời viễn cổ, phải chăng con người cũng như vậy? Mặc quần áo 
chỉ để chống lại cái lạnh, phòng ngừa bị sây sát kể từ khi nào, con người bắt đầu khoác lên cái 
áo văn minh, có nghi lễ tôn giáo, rồi tỏ ra khinh thường coi rẻ hành vi nguyên thủy này? Bọn họ 
quên mất bản tính động vật của mình, tự xưng mình là giống loài được thiên thần sủng ái, là tổn 
tại hoàn toàn khác biệt với những sinh mệnh khác trong tự nhiên, thế nên có quyền mặt sức 
muốn làm gì thì làm với những sinh vật cấp thấp hơn, đối với tự nhiên không có lợi cho văn 
minh của họ cũng thỏa ú phá hoại. Nền văn minh như của người Kukuer đâu, liệu còn có thể 
tiếp tục tồn tại trong rừng sâu được bao nhiêu lâu nữa? Bọn họ hoặc là phải hòa nhập vào nền 
văn minh chung, hoặc là sẽ bị văn minh ấy tiêu diệt, chỉ có hai con đường ấy để lựa chọn mà 
thôi." Gã đứng dậy, dõi mắt nhìn khu rừng già tĩnh lặng, ai mà biết được, đằng sau sự tĩnh lặng 
ấu, ấn chứa bao nhiêu âm mưu và chém giết. Sinh mệnh tồn tại được là nhờ xâm chiếm, trong 
thế giới này, có lúc nào mà không diễn ra cảnh thôn tính và chiếm đoạt. Bỗng nhiên, Trác Mộc 
Cường Ba giật mình ngoảnh đầu lại lần nữa, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa kia, trò chơi ấu quả thực 
quá đỗi quen thuộc, hình như bản thân gã hồi nhỏ cũng chơi rồi thì phải. Đúng hồ nhỏ gã cũng 
chơi trò nàu rồi, chỉ có điều dùng bảng đá thay cho bảng gỗ, đá cục thay cho túi vải đổ bùn mà 
thôi. Đã bao nhiêu năm gã không chơi trò này rồi? Ba mươi năm? Hay là ba mươi lăm năm? Lâu 
quá rồi, bản thân gã cũng không nhớ nổi nữa. 


Ngày hôm sau, là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Kukuer, được họ gọi là lễ thần 
Nadimuke, lễ tế được mở màn trong tiếng ồn ào náo động. Người Kukuer tập trung cả ở bãi đất 
trống lớn nhất giữa làng, dùng ván gỗ dựng thành một vũ đài. Từ sáng sớm nam nữ già trẻ lớn 
bé đã đến xung quanh vũ đài, ai nấy đều hết sức dày công tô vẽ trên thân mình, dùng những 
màu đậm sặc sỡ nhất, những hoạt tiết phức tạp nhất, tộc trưởng và đại tế sư cũng có mặt. Bọn 
Trác Mộc Cường Ba ra chào tộc trường và đại tế sư, được sắp xếp ngồi vào bàn khách quý. 
Babatou không ngồi bên cạnh trưởng tộc, mà đặc biệt chạy tới làm thuyết minh cho mấy người 
đám Trác Mộc Cường Ba. 


Đại tế sư là một ông già, tên là Akima, ông vừa cất tiếng nói, người bên dưới vũ đài liền im lặng 
như tờ. Giọng nói âm sắc cao âm vang khắp không gian rộng lớn, đợi khi đại tế sư nói xong, 
Babatou mới thì thầm nói cho bọn Trác Mộc Cường Ba biết, đây là đại tế sư đang thay mặt toàn 
bộ tộc cầu khẩn với thần linh. 


Sau khi đại tế sư nói một tràng dài, lễ tế chính thức bắt đầu, người Kukuer dùng các thứ phát ra 
âm thanh có tiết tấu giống như trống gỗ, xương thú, vỏ quả, đồ gốm, và một loại nhạc khí giống 
câu sáo bốn lỗ thổi ra tiếng nhạc trầm hùng. Bốn người cao lớn vạm vỡ nâng một người tiến 
vào, người trong bộ tộc lần lượt cung kính nhường ra một con người, cúi rạp đầu xuống đất, 


Trang 3052.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xung quanh còn có rất nhiều người khác vung tay múa chân xoay chuyển nhảy múa, theo vào 
tận giữa bãi. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy, những người đứng giữa đều đeo mặt nạ khắc bằng gỗ, bên 
trên tô hai màu đỏ, lam, dáng điệu hung hăng dữ tợn vô cùng. Babatou nói, người đàn ông được 
khiêng vào kia là Quilan, anh ta là người mang lời đáp của vị thần tối cao truyền đạt lại cho 
người trong bộ tộc, đây là màn đầu tiên, gọi là nghi thức ban tên của thần. 


Người tên là Quilan đó ngồi ở ngôi cao, theo sau có rất nhiều người Kukuer đeo mặt nạ hình các 
loại động vật khác nhau lục tục kéo nhau vào sân trong nhịp trống, tiếp nhận sự chúc phúc của 
Quilan. Mỗi người đầu thú đều biểu diễn một điệu múa giữa khoảng đất trước mặt đám người 
đep mặt nạ khắc gỗ, đại để mô phỏng lại hành vi của loài động vật ấu, biểu hiện các ích lợi mà 
loài vật đó mang lại cho người Kukuer. Babatou giới thiệu, Quilan đang truyền đạt ý chí của thần 
tối cao, ban cho các loài động thực vật có ích cho bộ tộc Kukuer danh hiệu của thần, tổng cộng 
có tới hơn một trăm vị thần bước ra. 


Từ lời giới thiệu của Babatou, họ biết được người Kukuer là một dân tộc đa thần, bọn họ tin thờ 
giáo nghĩa "vạn vật trong trời đất đều có thần linh", chẳng hạn như vị thần đầu tiên là thân quản 
việc trồng ngô, gọi là Yumil Kaxob, còn vị thần trông nom cây ca cao thì gọi là Ek Chuah. 
Trong đó so về thần bí thì không ai hơn được Yinawea, nghe nói, đó là bậc chân thần xuống 
chốn thế gian, đến cả một trong những vị thần có địa vị cao nhất là Thần Chó cũng phái phân 
thân xuống bảo vệ Yinawea. Vũ điệu tiếp sau biểu thị thần Yinawea chỉ dẫn tổ tiên người 
Kukuer đánh thắng chiến trận, xây dựng thành trì, lại dạu họ cách chữa bệnh, chế tạo đồ kim 
loại, canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự 


Xem mãi xem mãi, Trương Lập không khỏi nghi hoặc thốt: "Quái thật, sao càng xem tôi càng 
thấy giống lễ `nhảy đại thần ở Tây Tạng thế nhỉ? " 


Nhạc Dương hỏi: "Nhảy đại thần là cái gì? " 


Trương Lập nói: "Cũng kiểu một hoạt động tôn giáo thôi, một điệu múa mà người biểu diễn 
phải đeo các loại mặt nạ khác nhau, sư đoàn trưởng có dẫn tôi đi xem một lần rồi. Mặt nạ ở Tâu 
Tạng to hơn, hình vẽ quái dị hơn, hình như là kể một số chuyện giáng yêu trừ ma gì đó. Chẳng 
biết có phải mấy nên văn minh cổ đại đều có các hoạt động tương tự như thế hau không nhỉ." 
Nhạc Dương nói: "Ừ, chỗ chúng tôi gọi là `'nhảu nợ, chỗ chúng tôi cũng có, nghe anh nói vậu, 
mới thấu giống thật, quái lạ nhỉ? " 


Trương Lập nói: "Mấy điệu múa kiểu sùng bái thần thánh này, chắc Trác Mộc Cường Ba hiểu 
biết hơn phải không, Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba đang thần người ra, từ lúc điệu múa tế thần bắt đầu, gã đã ngẩn người ra đó 
rồi. Mặc dù những tấm mặt nạ khắc gỗ kia và mặt nạ của kịch Tây Tạng có chút khác nhau, 
nhưng tư thế nhảy múa kia, nội dung điệu múa kia, chẳng phải chính là "khương mẫu" 2 của 
người Tạng hay sao? Mặc dù không thích đọc các thứ liên quan qua nhiều đến vấn đề tôn giáo, 
nhưng khương mẫu" và kịch nghệ của người Tạng, đều là những thứ hồi nhỏ Trác Mộc Cường 
Ba tương đối hứng thú. Bây giờ mặt dù không có âm nhạc hoành tráng như lúc biểu diễn 
"khương mẫu”, chỉ có tiếng trống và tiếng gõ vào vỏ cứng của quả câu, nhưng động tác nhảy 
múa của người Kukuer kia, mặt nạ đầu thú mà họ đang đeo trên đầu, thật giống hệt như điệu 


Trang 306/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"khương mẫu" mà gã xem hồi nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, điệu múa thần bí mà nguyên thủy 
ấu, cơ hồ như lại đưa Trác Mộc Cường Ba trở về Tây Tạng, Tây Tạng thuở gã còn là một đứa 
trẻ, vùng đất vẫn còn chỉ thuộc về thiên nhiên vĩ đại, vùng đất còn chưa bị văn minh chinh phục! 


Trương Lập hỏi mấy câu liền, Trác Mộc Cường Ba mới sực tỉnh, lắm bẩm nói: "Cái gì? Nhảu 
thân? Hay lẽ nào, đâu chính là ngôn ngữ cơ thể mô phỏng tự nhiên mà con người thời viễn cổ 
học được trước tiên, thế nên, những vũ điệu từ thời xa xưa lưu truyền lại nàu, bất kể là chủng tộc 
gì, khu vực nào, cũng đều có những nét tương tự đến kinh người. Đây là cách lú giải của tôi, các 
cậu thấy thế nào? " 


Trương Lập nói: "Ừm có lý đấy, tôi tán thành phân tích này của anh." 


Nhạc Dương lại phát biểu ý kiến bất đồng: "Nói như vậy hình như hơi miễn cưỡng thì phải. Tôi 
nghe nói, người Tạng trước đâu cũng là một dân tộc theo thuyết đa thần, bộ tộc Kukuer cũng có 
rất nhiều thần linh, lễ nhảy thần của họ lại giống với lễ nhảy thần của Tây Tạng như thế, dựa 
vào điểm này, có chắc là họ không có quan hệ gì với Tây Tạng không nhỉ? " 


Trương Lập phì cười nói: "Cậu đúng là biết liên tưởng, phải biết rằng bây giờ chúng ta đang ở 
đâu chứ, là Nam Mỹ cách Trung Quốc Đại lục hai mươi ngàn kilomet đấy. Bộ tộc Kukuer này lạ 
là thổ dân sống ở đây từ bao đời, lại cư trú ở vị trí địa lý thế này, gần như là không có tiếp xúc 
với thế giới bên ngoài, cậu nói họ và Tây Tạng có quan hệ, chứng cứ ở đâu chứ? ” 


Nhạc Dương xòe hai tay ra, nói: "Bằng trực giác." 
"Phì." Trương Lập khoát tay một cái, tỏ vẻ coi thường không thèm quan tâm nữa. 


Nhưng sau đó Nhạc Dương lại bổ sung: "Từ trước khi chúng ta chuẩn bị xuất phát, bắt đầu là câu 
nói kỳ quái của giáo quan, sau đó là chúng ta chẳng hiểu sao lại bị quân du kích và bọn buôn ma 
túu đuổi giết, tiếp theo là gặp được một số thứ hình như có liên quan tới Tây Tạng ở bộ lạc 
nguyên thủy này, những điều này làm tôi không sao hiểu nổi. Phía sau những sự việc tưởng 
chừng như riêng rẽ này, hình như có liên hệ gì đó, trực giác cho tôi biết, chuyến đi này của 
chúng ta, không đơn giản chỉ là băng qua rừng rậm thôi đâu, nhất định là có thứ gì đó, thứ gì đó 
mà chúng ta không biết." 


Trác Mộc Cường Ba giật mình, trực giác của Nhạc Dương hoàn toàn không đơn giản chỉ là dựa 
vào cảm giác để đưa ra kết luận, mà được đưa ra dựa trên một tư duy logic tinh tế tỉ mỉ. Nghe 
Nhạc Dương nói như vậy, gã cũng sinh lòng hồ nghỉ, vậy thì, trò chơi gã thấy lũ trẻ chơi hôm 
qua là thế nào, vùng đất này, lẽ nào thực sự có liên quan tới Tây Tạng? 


Babatou trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn hai người đang lầm rầm nói chuyện, lên tiếng nhắc nhở: 
"Tập trung xem đi, ít nói thôi, đây là lễ tế quan trọng của người ta đó.”\ 


Kế đó là Hành trình di cư, một người Kukuer đóng giả làm ông già, trên lưng vác một cái bao to 
tướng tượng trưng cho trọng lượng nặng nẻ, bắt đầu đi vòng xung quanh vũ đài, tất cả người 
Kukuer có mặt đều đứng lên, đi theo sau lưng ông già đó, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đứng 
lên đi theo, Babatou giải thích, tiết mục này nói lên tổ tiên họ năm xưa vì muốn tìm kiếm vùng 
đất an cư đã phải bôn ba vô cùng vất vả, tất cả người Kukuer đều sẽ không bao giờ quên, cuộc 
sống hôm nay là do vô số bậc cha ông đã dùng máu và tuổi xuân đổi lấy cho họ. 


Trang 307/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đi quanh bốn vòng, hoạt động mang tính toàn bộ tộc này cũng kết thúc. Phần thứ ba là màn 
chiến tranh, chỉ thấy hai nhóm người Kukuer đeo các mặt nạ tô màu khác nhau, biểu thị cho hai 
bộ tộc, mở đầu là người bộ tộc khác đeo mặt nạ màu đen thắng thế, người Kukuer đeo mặt nạ 
đỏ liên tiếp bại trận rút lui, đúng lúc đó, một người Kukuer đeo mặt nạ tượng trưng cho thầy tế 
đứng ra, trịnh trọng lấy ra một mảnh vỏ cây tượng trưng cho lời dạy của thần thánh, lớn tiếng 
đọc vang, trong tiếng đọc đó, một thiếu nữ Kukuer được khiêng ra. 


Thiếu nữ Kukuer này toàn thân không một mảnh vải, trên mặt vẽ hoa văn màu đen, được đặt 
xuống một bàn gỗ tượng trưng cho đàn tế, nét mặt cô có vẻ vô cùng hạnh phúc và vinh hiển. 
Những người Kukuer đeo mặt nạ đỏ dùng dao vạch ngang vạch dọc bên trên cơ thể thiếu nữ, 
sau đó đặt đủ loại hoa quả màu đỏ, quả hạch và ngũ cốc lên ngực, hông và tay chân cô, một lúc 
sau, họ lại lấy các thứ đó xuống, chia cho những người đeo mặt nạ đỏ khác cùng ăn. 


Nhạc Dương kinh ngạc thốt: "Người Kukuer cũng biết trò này à, hình như đây là Nụotaimori 3 
của người Nhật mà? ” 


Lần này đến lượt Trương Lập hỏi: "No no cái gì? Nụotaimori? Là cái gì thế? " 


Nhạc Dương thè lưỡi nói: "Cái này, cái này âu da. Đằng nào thì cũng gần giống như anh đang 
xem đây nàu." 


Babatou giải thích, những hoa văn màu đen vẽ trên mặt đó tượng trưng cho việc cô gái đã được 
chọn làm tế phẩm của thản, đó là một việc hết sức vinh hạnh. Tương truyền, rất lâu, rất lâu 
trước đây, thiếu nữ đó phải hiến lên thần linh cả máu tươi và sinh mạng của chính mình, không 
biết từ bao giờ, nghi thức này đã dẫn dần biến hóa thành như ngày hôm nay. 


Những người đeo mặt nạ đỏ ăn uống xong liền xông ra tái chiến với người đeo mặt nạ đen, lần 
nàu, người Kukuer đeo mặt nạ đỏ như có thần linh phù trợ, uy lực tăng cao, chẳng mấy chốc đã 
đánh cho lũ người ngoại tộc đeo mặt nạ đen tơi bời hoa lá, bỏ cả vũ khí giáp trụ chạy trối chết. 


Nhạc Dương nhìn đoạn biểu diễn đó, bỗng thấy chấn động trong lòng. Điệu múa nguyên thủy 
vụng về đơn sơ ấy, tiếng nhạc tràn đầy tiết tấu ấy, những hoa quả ngũ cốc màu đỏ mà các chiến 
sĩ Kukuer đặt trên thân thể thiếu nữ kia trong tiết mục chiến tranh giản hóa ấu, dường như ẩn dụ 
một điều gì đó. Anh không dám khẳng định, nhưng cứ có cảm giác, ẩn dụ ngầm ấy, làm sống 
lưng anh lạnh toát. 


Còn một người nữa cũng cảm thấy kinh hãi, đó chính là Batang đang ngấm ngầm nắm chặt tay 
ngồi bên cạnh, chỉ là hình thức của điệu múa không làm anh ta chấn động là mấy, thứ làm Ba 
Tang thấy bất an và căng thẳng là tiếng trống và tiếng gõ kia, tiết tấu gấp rút tựa hồ như chiến 
đấu kia mang đến cho anh ta cảm giác sợ hãi. Anh ta biết, có lẽ trong sâu thẳm kú ức, mình đã 
từng nghe âm thanh đó rồi, nhưng là lúc nào, ở nơi đâu, thì anh ta không muốn và cũng không 
thể nhớ lại được. 


Tiếp theo sau là bắt đầu lễ chúc mừng của toàn bộ tộc, mọi người đều tham gia, bắt đầu nhảu 
múa hát ca, nam nữ già trẻ cùng cất tiếng hoan ca, Nhạc Dương và Trương Lập không kìm nổi 
mà cuống quớt nhảy lên vũ đài, hòa vào đám người Kukuer kia. Trác Mộc Cường Ba đứng bên 
cạnh, cũng cảm nhận được lòng nhiệt tình dào dạt và niềm vui phấn khởi của họ. 


Phía xa xa, có mấy thợ săn Kukuer đang lùa một con vật đeo vải đỏ, trông như con dê, chắc có 


Trang 308/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lẽ là lạc đà không bướu châu Mỹ. Người đầu tiên cầm cốc gỗ, dùng cành cây nhúng nước vẫu mở 
đường, miệng lầm nhấm tụng niệm gì đó, một người lực lưỡng mình trần tau cầm vũ khí bằng 
sắt, cơ hồ như đợi để mổ bụng moi ruột con vật. Trác Mộc Cường Ba hỏi Babatou: "Họ làm gì 
vậy? + 

Babatou mỉm cười: "Phóng sinh, vừa để chúc mừng buổi lễ, vừa chúc mừng anh khỏi bệnh luôn! 


Hj 


"Ô, " Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc, tựa như 
đã thấu ở đâu rồi vậy. Ai ngờ người đàn ông mình trần kia cầm vũ khí, lại đâm thẳng vào ngực 
con vật trông giống dê kia một cách hết sức chuẩn xác, máu tươi lập tức phun trào ra, rõ ràng là 
đã đâm thẳng vào tim con vật rồi. Con vật bị mấu người Kukuer giữ chặt tứ chi, không thể giãu 
giụa, co rút mấy cái rồi lăn ra chết. Nhìn cảnh tượng đó, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, đâu 
hình như là một màn pháp sự, ngày trước ở Tây Tạng, gã đã từng thấy cảnh tượng tương tự như 
vậy rồi. Lẽ nào, giữa các nền văn ¡nh nguyên thủy, đúng là có sự tương đồng đến mức đáng 
ngạc nhiên như vậy hay sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba không kìm được, 
liền hỏi: "Không phải là phóng sinh à? Sao lại” 


Babatou giải thích: "Phóng sinh theo cách hiểu của chúng tôi, là giải thoát triệt để. Trước tiên là 
mở ra hố sinh mệnh của con lạc đà không bướu đó, tức là tim, sau đó là cắt đứt động mạch, lột 
da rồi pha thành miếng nhỏ, đặt vào các đồ đựng khác nhau, dựa theo vị trí trên cơ thể mà 
phân thành đẳng cấp một cách nghiêm khắc, rồi dùng ba thanh gỗ bắc thảnh giá để nấu lên, 
đêm nay sẽ có nghi thức mời khách, mọi người sẽ hát bài ca cảm tạ với anh. Anh xem, mọi 
người đều đến cả rồi hìa." 


Người Kukuer vừa ca vừa múa, vô cùng náo nhiệt, bọn họ mang những món ngon nhất ra khoản 
đãi ân nhân của thủ lĩnh, dùng những lễ nghi long trọng nhất để chúc phúc cho Trác Mộc Cường 
Ba. 


Tối hôm ấy mọi người vừa uống rượu, vừa nghe nhạc nhảy múa, Nanh Sắc rót mười bát rượu, 
chìa tay ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt, mặt không đổi sắc uống 
một mạch hết cả mười bát rượu ấy, làm Nanh Sắc lấy làm kinh ngạc. Anh ta vốn định nói, mỗi 
người năm bát, vừa để bày tỏ lòng hữu hảo, đồng thời cũng có ý phân cao thấp thêm lần nữa, 
chẳng ngờ Trác Mộc Cường Ba lại một mình uống cả mười bát, hơn nữa lại còn điểm nhiên như 
không, bản lĩnh này, anh ta tự biết là mình không bì nổi. Mà người Kukuer thì cứ ai uống được 
rượu tức là anh hùng, Trác Mộc Cường Ba tự nhiên lại được vẻ vang thêm lần nữa. Babatou rót 
rượu cho gã, trong mắt cũng ánh lên ú đồ riêng. Song họ nào có biết, chưa tính đến chuyện 
Trác Mộc Cường Ba là người tộc Tạng, chỉ riêng việc gã bao năm lăn lộn trên thương trường 
thôi, mười bát rượu đó đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Lát sau, trên bàn tiệc, Nanh Sắc vô cùng 
thành khẩn mời bọn Trác Mộc Cường Ba ở lại bộ lạc thêm mấy ngày, gọi bọn gã là những vị 
khách tôn quý nhất của người Kukuer, Babatou cũng tỏ ý đó, nhưng Trác Mộc Cường Ba đều 
khéo léo khước từ. 


“Tại sao lại đi gấp như vậy? ”" Không chỉ có Babatou ïu xìu thất vọng, đến cả Trương Lập và 
Nhạc Dương cũng xị mặt ra. 


Trác Mộc Cường Ba thành thực trả lời: "Thực ra mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi, chỉ là 
băng qua khu rừng này, để lấy kinh nghiệm cho đợt huấn luyện sinh tổn nơi hoang dã mà chúng 


Trang 309/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi tham gia thôi. Còn việc thành ra nông nỗi này, đến cả chúng tôi cũng chưa từng nghĩ tới. 
Thời gian định ra ban đầu chỉ có mười ngày, giờ đã qua mất một nửa, chúng tôi lại lỡ mất hai 
ngày ở đây nữa, giờ vết thương đã lành rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường mới bổ 
sung lại được thời gian bị chậm trễ. " 


Nhạc Dương đứng bên cạnh nhắc nhở: "Nhưng mà, quân du kích đang rình rập xung quanh lãnh 
địa của người Kukuer, chỉ đợi chúng ta ra khỏi đây thôi đấy." 


Trương Lập cũng nói: "Đúng đấu, lần nàu chẳng biết là chúng ta tiếp nhận huấn luyện kiểu gì 
nữa, bị quân du kích và bọn buôn ma túy bắt tau đuổi đánh, đừng nói là chúng ta, dù là bộ đội 
đặc chủng chính quy chăng nữa, cũng chưa chắc mà bình yên rút lui được đâu. Muốn băng rừng 
trong mười ngày hả, tôi thấu chẳng thể nào đâu, hay là chúng ta cứ ở đâu, chờ cho hết mười 
ngày, chắc là họ sẽ tới tìm chúng ta thôi, nếu không thì lúc ấu liên lạc với họ cũng được, coi như 
chúng ta lại thất bại lần nữa có sao đâu." 


Trác Mộc Cường Ba vừa nhíu mày, Ba Tang đã cười gằn lạnh lẽo: "Hừ, đây mà giống lời của sĩ 
quan đặc cảnh nói ra à. Mục đích của đợt huấn luyện này, chính là để chúng ta đối mặt với các 
hoàn cảnh nguy hiểm, cũng bao gồm cả chuyện chiến đấu với kẻ địch, bỏ cuộc như vậy, không 
chỉ đại diện cho một lần thất bại, mà còn nói lên rằng tất cả các nội dung huấn luyện đều uống 
phí cả, rằng chúng ta căn bản không có cơ hội để đối đầu với những thách thức khó hơn nữa, 
cậu có hiểu không? " 


Trương Lập phản bác: "Nhưng giờ cả vũ khí cơ bản chúng ta cũng chẳng có, chúng ta lấu gì để 
chiến đấu với đám quân du kích đó đây? Lần này bị thương, còn có người Kukuer giúp chúng ta, 
vậu còn lần sau thì sao? Lần sau anh hau Cường Ba thiếu gia hoặc người khác, bao gồm cả tôi 
và Nhạc Dương, chúng ta ngã xuống lần nữa, liệu còn mau mắn như lần nàu nữa không? " 


Babatou lúng túng nhìn bốn vị khách, sao họ càng nói càng hăng, chừng như sắp đánh nhau tới 
nơi thế kia. Trác Mộc Cường Ba cất tiếng: "Được rồi, được rồi. Không có gì phải tranh luận nữa, 
lấu ít thắng nhiều, xoau chuyển tình thế, tau không chiến đấu giữa vòng hỏa lực trùng trùng của 
kẻ địch, đây cũng là một trong các hạng mục huấn luyện của chúng ta. Trước giờ chúng ta vẫn 
được huấn luyện kỹ năng sinh tổn nơi hoang dã, chính là phải dựa vào đôi tay này tạo ra hoàn 
cảnh thích hợp cho mình sinh tổn ở môi trường hoàn toàn xa lạ. Không thể nào vác vũ khí đi 
khắp nơi được, chúng ta phải dựa vào cái đầu mình nhiều hơn nữa chứ. Lần này tình thế bất lợi 
đối với chúng ta, ai bảo chúng ta phải so vũ khí nhiều với quân du kích đâu chứ? The tôi được 
biết, bộ tộc Kukuer, chẳng phải còn có lối đi sau có thể ra vào hay sao? " Câu cuối cùng, gã cố ý 
nói bằng tiếng Anh cho Babatou nghe. 


Babatou lắp bắp thốt lên: "Cái đó, thì đúng rồi, nhưng mà chỗ ấy, chỗ ấy làm sao đi qua được 
chứ? Chỗ ấy đã được gọi là cấm địa yên nghỉ của Ah puch đấy." 


Nhạc Dương nói: "Thật sự phải đi đường đó sao? Đấy hình như là khu rừng chết mà hình như cả 
người ukuer cũng bị cấm đi vào cơ mà? " 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "So với rừng rậm nguyên sinh có quân du kích vũ trang lập trạm canh, 
cậu thấy lối nào nguy hiểm hơn? " 


Ba Tang nói: "Đều rất nguy hiểm, theo những ghi chép lịch sử của người Kukuer, từ thế kỷ mười 
sáu, người Tâu Ban Nha, nhà khảo cổ người Đức, thám hiểm gia người Mỹ, bao nhiêu người 


Trang 310/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bước vào khu rừng đó mà không một ai trở ra cả, đó à rừng Than Thở, được mệnh danh là mộ 
phần của các nhà thám hiểm. Lần cuối cùng là vào năm 1965, nhà thám hiểm người Anh 
Malaer đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình ở trong khu rừng ấu." 


Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ lên vai Ba Tang cổ vũ tinh thân: "Chẳng sao cả. Đừng quên bây giờ là 
thế kủ hai mốt, giờ đâu khoa học kỹ thuật mỗi ngày mỗi khác, người năm một chín sáu mấy có 
thể không qua được, nhưng cũng không chứng tỏ rằng chúng ta không vượt qua được." 


Ba Tang liếc xéo Trương Lập và Nhạc Dương: "Tôi thì chẳng sao cả. " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập cúi đầu không nói, lại quay sang 
nhìn Nhạc Dương, Nhạc Dương nghĩ giây lát, rồi đáp: "Chết thì chết, ai bảo anh là đội trưởng." 
Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi." 


Nanh Sắc nhờ em gái phiên dịch, nói: "Nếu mọi người đã quyết ý muốn đi, chúng tôi cũng 
không thể miễn cưỡng, đêm nay chúng ta cứ uống cho thoải mái no say đi, thần Chac sẽ bảo vệ 
cho các bạn. " 


"Nào, cạn lụ! ” 
Trò chuyện trên đàn tế 


Sau đêm cuồng hoan, tiếng ca tiếng hát cũng dứt, mọi người tản đi, Babatou dẫn Trác Mộc 
Cường Ba lên đàn tế, bầu trời vẫn đầy sao sáng lấp lánh, chỉ có vầng trăng là ảm đạm đi phần 
nào. Vị công chúa cao quý xõa mái tóc dài mềm mại, hai tay bó gối ngồi cuộn giữa đàn tế, ánh 
mắt hân hoan như đứa trẻ, cô ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng nói: "Hồi nhỏ, tôi thường một 
mình lên đàn tế nàu ngắm sao. Những ngôi sao kia nhìn có vẻ rất xa xôi, lại như ở gần tôi lắm. 
Lúc đó, tôi thường hay băn khoăn tự hỏi, thế giới bên ngoài rừng già, rốt cuộc là như thế nào. 
Nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa dám có suy nghĩ viển vông như thế, rời khỏi rừng già ra thế giới 
bên ngoài, quả thực là một việc mà cả nghĩ đến tôi cũng không dám nữa. Về sau, người bên 
ngoài vào rừng càng lúc càng nhiều, có bọn buôn ma túy muốn mượn đường ởi qua lãnh địa của 
chúng tôi, quân du kích thì kụ vọng hai bên tránh được xung đột, còn có cả một số người thích 
mấy loài mà các anh gọi là động vật hoang dã quú hiếm. Tôi nghe được rất nhiều chuyện về thế 
giới bên ngoài từ họ, có nhà cao trăm tầng, có máy bay bay lượn, thậm chí còn có người lên cả 
vũ trụ nữa, nghe nói còn bay thẳng tới tận mặt trăng nữa cơ." 


Nói đoạn, Babatou ngoảnh đầu lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, thấy gã đang chăm chú lắng nghe, 
cô lại nói tiếp: "Năm mười sáu tuổi, chồng tôi chết trong rừng, theo cách nói của người trong bộ 
tộc, anh ta đã chọc giận thần rừng, có trời mới biết anh ta chết thế nào. Nhưng lúc ấy cha tôi đã 
nói một câu, ông bảo là, sinh ra ở rừng, lớn lên trong rừng, chết ở trong rừng, đây là kết cục tốt 
nhất của một con người. Khi người đàn ông ấy được khênh trở về, nửa người đã đen kịt rồi, đó 
là lần đầu tiên tôi khiếp hãi đến thế. Tôi đột nhiên muốn rời khỏi đây, chưa bao giờ tôi khát 
khao rời khỏi đây đến thế cả, nhưng quy củ trong tộc là không được tộc trưởng đồng ý thì không 
được phép làm điều đó. Tộc trưởng, cũng chính là cha tôi, ông ấy có quyền lực đó, nhưng ông 
kiên quyết không chấp nhận." Ánh mắt Babatou ánh lên một tia cuồng dại, "Sau đó, tôi tìm một 
người đàn ông tới đâu thu mua động vật hoang dã, ngủ với hắn hai đêm, chỉ cần một điều kiện, 
là hắn sẽ dẫn tôi đi, đi khỏi khu rừng này, khu rừng nhìn mãi không thấy tận cùng đáng chết 
này! Hắn đáp ứng nhanh lắm, nhưng đến cuối cùng hắn lại hối hận, hắn muốn giết chết tôi rồi 
bỏ lại trong rừng, rồi cướp hết trang sức trên người tôi, nhưng đã bĩ anh trai tôi bắn chết. Về 


Trang 311⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sau, cha tôi thấy nợ tôi, mới đồng ý cho tôi ra khỏi rừng, đầu tiên họ đưa tôi tới Santa Fe de 
Bogotá 4 học hành, sau rồi lại sang Mỹ. Thực ra, cha tôi cũng có thể coi là một tộc trưởng văn 
minh, ông ấy nói, thế giới bên ngoài đang thay đổi, bộ tộc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn, thì 
cần phải biết nhiều hơn nữa. Ông ấy mong tôi học thành tài trở về, có tế mang đến cho bộ tộc 
những thay đổi lớn, thế nhưng" 


Cùng một tiếng thở dài, đàn tế chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận 
được nỗi buồn u uất của cô gái trước mặt mình, đảm nhiệm sứ mệnh thay đổi vận mệnh của cả 
một bộ lạc, đối với bất k ai, cũng là một trọng trách quá ư tàn khốc, huống hồ là một cô gái còn 
trẻ như vậy. Babatou nói: "Tôi sợ lắm, ở bên ngoài càng lâu tôi lại càng sợ. Bởi tôi biết rất rõ, tôi 
không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì, muốn thay đổi cả một bộ lạc, muốn thay đổi thói 
quen sinh sống và văn hóa mấy ngàn năm nay của chúng tôi, điều ấu quả thật quá khó khăn. Bộ 
tộc muốn có những bước phát triển mới, thì cần phải rời khỏi rừng già, nhưng một khi rời khỏi 
rừng già, bộ tộc này sẽ chẳng còn ú nghĩa tồn tại nữa rồi, từ bao lâu nay tôi vẫn không biết phải 
làm thế nào. Ra đi mười năm, trở về bộ lạc lại nhận ra mọi người vẫn sống lối sống lạc hậu ấu, 
sau này, mỗi lần thấu không thuận mắt, tôi lại một mình lên đi, đâu cũng chính là nguyên nhân 
anh thấy tôi và anh trai tranh chấp lần trước. Họ muốn tôi trở về, còn tôi thì không chịu, theo 
quv tắc trong bộ tộc, kha kha, tôi không thể cưới người nào nữa rồi. " 


Babatou lại ngẵng đầu lên ngắm sao, dưới hàng lông mi dài kia, sao trời lấp lánh trong mắt cô: 
"Lúc tôi đi học, cũng có mấy người bạn trai, nhưng họ vừa nghe thấy tôi là con gái của tộc 
trưởng bộ lạc, người nào người nấy đều hồn vía lên mây. Tôi nhớ nhất là có một anh chàng, anh 
ta kinh hoảng hỏi tôi, nghe nói có bộ lạc, sao khi nam nữ giao hoan, người đàn bà sẽ ăn thịt 
người đàn ông, có phải thật thế không? Ha ha, đúng là tức cười thật, đến cả tôi còn chưa nghe 
nói đến cái bộ lạc ấu cơ mà.” 


Babatou cười cười, trong mắt cô, vẻ u buồn dường như càng hiện lên rõ hơn, cô bỗng nhiên 
đứng dậy, xoay một vòng, làn da trơn láng như gấm sa tanh, dưới ánh trăng càng như một khối 
ngọc, mái tóc mềm như dải ngân hà lả lướt, đôi mắt xinh đẹp và ngũ quan thanh tú, tất cả tạo 
nên một gương mặt quyến rũ tựa ánh trăng ngời. Gò ngực tròn đầy đặn kiêu ngao dựng đứng 
lên dưới ánh trăng, khe khẽ rung nhè nhẹ, làn da căng mọng không có lấy một chút mỡ thừa. 
Bất kể là từ góc độ nào, cô cũng đều lồ lộ ra một sinh mệnh trẻ trung mà tràn đầy sức sống, một 
đóa hoa tươi đang nở rộ. Babatou nheo nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi: "Tôi có đẹp 
không? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, mặc dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng ánh mắt gã đã ngợi 
khen rồi. Chỉ thấy Babatou uất ức, như một cô bé hờn dỗi: "Nếu tôi gặp được người đàn ông có 
thể gửi gắm cả đời, tôi sẽ cùng người đó rời xa chỗ này, không bao giờ trở lại rừng già nữa. Lúc 
nào tôi cũng nghĩ thế, lúc nào cũng vậy." 


Cùng với hơi thở, lồng ngực cô không ngừng bập bẻnh lên xuống, Trác Mộc Cường Ba ra hiệu 
bảo cô ngồi xuống, Babatou lại ôm gối ngồi xuống sát bên gã, dưới ánh trăng, đôi mắt thông 
minh của cô tựa hai làn thu thủy dập dờn. Cô dõi mắt nhìn xuống bên dưới đàn tế, nơi đó, hơn 
trăm mái nhà cỏ đang nằm lặng lẽ, đó là toàn thể bộ tộc của cô, trên vai cô đang là sứ mệnh 
thay đổi vận mệnh của họ. Trác Mộc Cường Ba nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, 
an ủi người khác vốn không phải là sở trường của gã, đành chỉ còn biết cùng Babatou chìm đắm 
trong trầm mặc lặng im. Đêm về khuya, làn gió đêm dịu nhẹ phất phơ mái tóc ai, sao trời nhấp 
nháy, ánh trăng trắng như tuyết kia đang phủ lên bờ vai ai. Toàn thân Babatou đều được ánh 


Trang 312/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trăng bao bọc, tóc đen như màn đêm, da trắng như vâng nguyệt, cô dường như đã hóa thành 
một vị nữ thần đang trầm ngâm suy tư, khiến người ta chỉ có thể đứng mãi phía xa mà ngắm 
nhìn bằng ánh mắt sùng kính. Hơi men lại dâng lên đến tận đầu Trác Mộc Cường Ba, lờ mờ 
không hiểu vì ai mà say đắm. 


Ở nơi trời đất cùng tan chảy ấu, duy chỉ có không gian của nữ thân Mặt trăng là thấp thoáng 
vang lên âm điệu, tiếng ca đó u oán sầu thương, tựa loài đỗ quyên khóc ra máu, chim hoàng 
oanh tặng con, khiến người ta nghe mà mềẻm lòng. Phảng phất như thể một nỗi đau thương từ 
chốn thiên đàng, đủ để khơi dậu nỗi đau nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn người ta. Trác Mộc 
Cường Ba mê mêm mang mang, cảm giác như trái tim mình cũng bị tiếng ca ấy níu đi, lúc thì 
hụt hãng, lúc lại cảm thương, dù không rung động đến nỗi phải khóc thương buồn thảm, nhưng 
cánh cửa kú ức bị hóa chặt trong nơi sâu thắm nhất của linh hồn gã, đã bị từng tiếng ca bi tráng 
thê lương đó, dễ dàng đập nát. 


Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng ảo, thì ra là Babatou đang thấp giọng khe 
khe hát, dù gã không hiểu ca từ, nhưng âm nhạc vốn không biên giới, đâu nhất định là phải 
nghe ca từ mới được. Tiếng hát ấu, lúc tựa như gió nhẹ thổi qua rừng rậm, lúc lại như tiếng suối 
róc rách chảy qua hang núi, lúc như ngàn quân vạn mã sục sôi chiến đấu, lúc như lời rì rằm thân 
thiết dưới ngàn sao lấp lánh. Trác Mộc Cường Ba im lặng lắng nghe, phảng phất như hiểu được 
ý nghĩa trong đó, dài dòng như sử thi, bỉ tráng như sử thi, hỉ nộ ai lạc của nhân gian, đường đời 
đằng đãng của con người, dường như tất cả đều dập dẻnh chìm nổi trong tiếng ca kỳ diệu ấu. 


Tiếng ca thấp dần, cuối cùng khúc điệu thay đổi, tựa như khúc nhạc ru con, cảm giác ấu, tựa hồ 
một người vừa trải bao hiểm nguy, toàn thân mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng trở về trong lòng 
mẹ. Thư thái, an tâm, không cần phải giả tạo bất cứ điều gì, cũng không tìm được nửa phần hư 
giả, có thể hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt ngủ một giấc dài. Không biết từ khi nào, Babatou đã 
ngừng hát, nhưng trong tai Trác Mộc Cường Ba, âm thanh ấy dường như vẫn đang bay bổng 
trên chín tầng trời, cộng hưởng với mặt đất bao la, âm thanh ấy tựa hồ Phạn âm của chốn Tây 
Thiên, khiến linh hồn con người ta được thanh tấu hoàn toàn triệt để. 


Trái tim Trác Mộc Cường Ba, chưa bao giờ đập mạnh đến thế, mãi hồi lâu cũng không sao trở 
lại bình thường được. Babatou lên tiếng nói: "Chỉ khi nào hát bài nàu, tâm trạng tôi mới đỡ hơn 
một chút, bao nhiêu phiền não u uất trong lòng đều theo tiếng ca mà tan biến." 


Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Đây là bài hát gì? " 


& # 2Ð} 


"Là thánh ca của chúng tôi." Babatou tự hào đáp, 'tổ tiên chúng tôi, mang nguồn gốc bộ tộc 
Kukuer, lịch sử huy hoàng của bộ tộc Kukuer, hòa thành lời ca truyền lại cho con cháu. "Trác 
Mộc Cường Ba đã qua tuổi gặp chuyện gì cũng hiếu kỳ, song lần này, gã vẫn không cầm lòng 
được, cất tiếng hỏi: "Bài ca này, là bài ca lịch sử của bộ tộc Kukuer các cô à? Có thể cho tôi biết 
nội dung được không? ” 


Babatou nhoẻn miệng cười tươi tắn: "Đương nhiên là được, nhưng mà dài lắm đấy." Cô bỗng cúi 
đầu buồn nản: "Cũng tốt, đằng nào sáng mai anh cũng phải đi rồi, nếu không nghe hết cả bài 
hát nàu, e rằng cũng là một điều đáng tiếc." 


Lịch sử của bộ tộc Kukuer tái hiện như mộng ảo trong tiếng ca, lịch sử của họ bắt nguồn từ bóng 
đêm: "Bước ra từ bóng đêm, sinh sống trong hang động, khu rừng đen tối che mất ánh sáng mặt 
trời, bầu sữa mẹ hóa thành dòng sông lớn" Đây là một dân tộc yêu rừng sâu, yêu hòa bình, tổ 


Trang 313/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiên họ sống ở tít sâu trong rừng rậm và các hang động, hữu hảo hòa thuận với các động vật 
trong rừng, được chư thần ban ơn cho đồ ăn và lửa. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng và hòa 
bình, không ai thiếu thốn đồ ăn thức uống cả, cây cỏ lương thực tốt tươi, thu hoạch đầy đặn, thế 
nhưng, "Lũ ác ma phương Bắc, bọn chúng mang đến tội ác, chiến tranh, bệnh dịch và đói khát, 
bọn chúng nhiều như sao trên trời, bọn chúng chỉ biết chém giết, chém giết không biế mệt mỏi” 
Trong trận chiến đó, tổ tiên người Kukuer hoàn toàn không có sức kháng cự lại. Trong thời khắc 
nguy cấp quyết định sự tổn vong của dân tộc, thần Nadimuke đã chỉ lối đưa đường cho họ, bảo 
họ hãy đi về phía Nam, trong rặng núi phủ đầy rừng rậm ở phương xa, có một vùng đất bằng, 
nơi đó rừng cây rậm rạp, nguồn nước phong phú, đất đai màu mỡ, không có nhiều đảm lầy 
khiến người ta sợ hãi, cũng không phải lân cơn sốt vì bệnh dịch, hoặc run rấy vì đau đớn. Vậu là, 
những người Kukuer mang theo vết thương chiến tranh, bắt đầu hành trình di cư bi tráng của 
mình, dùng máu tươi của muôn ngàn người tưới đẫm mặt đường, tìm kiếm mái nhà tương lai của 
mình. "Vượt qua chín trăm chín mươi chín ngọn núi màu trắng, băng qua chín mươi chín vạn con 
sông mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời, trên tán câu xanh lục là mây đen vần vũ trong rừng 
không dấu chân người, vô số người đã chết vì đói khát người trẻ tuổi đều đã chết vì già, lũ trẻ 
con cũng biến thành những ông bà tóc bạc da mồi, chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, một giâu 
một khắc cũng không dừng” 


Thủ lĩnh đổi hết đời này sang đời khác, trải qua bốn năm Katun 5, vượt bao khó khăn gian khổ, 
tổ tiên người Kukuer được tộc trưởng và đại tế sư lãnh đạo, vẫn kiên định tiếp tục tiến lên. Cuối 
cùng, họ đã tìm thấy bình nguyên, nơi đó không có chiến tranh, không có đói khát. Ở nơi đó, họ 
dung đá tảng dựng lên một tòa thành lớn màu trắng, đặt thánh miếu trên nơi cao nhất, thành thị 
có chùa miếu, cung điện và bảo tháp này càng lúc càng lớn, nó là tòa thành lớn nhất, bình yên 
nhất trong tất cả các tòa thành ở vùng đất này, nơi đây tựa như một gia đình lớn, tất cả mọi 
người đều sống hòa thuận bên nhau. Ngày tháng trôi qua trong cuộc sống vên bình mà sung túc, 
nhưng rồi sau đó con người lại làm ngơ trước lời cảnh cáo của thần Nadimuke trí tuệ cao vời: 
"Một khi để máu tươi làm bẩn bậc thêm đền thánh, vô số tai nạn sẽ như mưa đá dồn dập đổ 
xuống khắp nơi, tòa thành sẽ trở thành một thành phố chết, không một bóng người. " 


Khi đó, để báo thù, trả đũa bọn xâm lăng từ phương Bắc, người đứng đầu bộ tộc hồi ấu đã khởi 
động tế lễ hủy diệt của Yinawea để lại, khi máu tươi nhuộm đỏ tất cả bậc thểêm đền thánh, tai 
họa đã giáng xuốngkhi máu và sự chém giết đều bị nhấn chìm trong lịch sử, kẻ thống trị tà ác 
kia cũng bắt đầu sợ hãi và trầm tư, tòa thành màu trắng vĩ đại bắt đầu trở nên hoang lương, bốn 
bề đều mù mịt trong bầu không khí chết chóc, nền văn minh từng một độ huy hoàng đã trượt 
xuống con dốc suy vong trong tau không ta. Để trừng phạt bản thân, ông ta hạ lệnh chôn mình 
bên dưới đền thánh, cùng một chỗ với những vong hồn đã hiến lên sinh mạng của mình trong 
các lễ tế, trong điện thánh đốt ngọn đèn ngàn vạn năm không bao giờ tắt, dẫn lối chỉ đường cho 
các linh hồn đang bị đọa đàu chốn địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh kia. Cửa lớn không 
bao giờ đóng lại, để người đời sau có thể đến hành hạ thi thể ông ta bất cứ lúc nào, để thân thể 
và linh hồn của ông ta đều chịu đàu đọa và nguuền rủa trong địa ngục sâu thắm nhất. Kẻ gây ra 
tai họa, đã tự trừng phạt mình bằng cách tàn khốc nhất, nhưng tất cả đều không ích lợi gì, tòa 
thành ấy cuối cùng cũng biến thành một thành phố chết. Người Kukuer không thể không từ bỏ 
tòa thành họ đã dựng nên bằng máu và nước mắt đó, tiếp tục đi sâu nữa vào rừng, tìm một vùng 
đất mới, bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm 


Trác Mộc Cường Ba chỉ lắng lặng lắng nghe, thậm chí không có cả cơ hội nói xen vào, cả đoạn 
sử thi viết bằng máu và nước mắt của người Kukuer, đã được tiếng ca du dương trầm bổng kia 


Trang 314/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


miêu tả tường tận và sinh động, máu tanh sát phạt của lời nguyền trong đền thánh khiến người 
ta không lạnh mà run, cả bài ca ấu như một đoạn lịch sử truyền k đậm sắc thái thần thoại. Trác 
Mộc Cường Ba lấy làm khâm phục trước sự dũng cảm và lòng kiên định của tổ tiên người 
Kukuer, gã cũng hiểu và cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai Babatou. Một 
luồng trọc khí dâng trào lên cơ thể, tắc nghẽn ở ngực, gã đột nhiên muốn tìm người để dốc 
lòng, bất kể là ai cũng được. Vậy là, gã lè nhè cất tiếng: "Con người, không nhất định là phải 
thay đổi cái gì, nhưng nhất định phải tìm thấy chính mình. Muốn tìm được chính mình, kỳ thực 
cũng rất dễ dàng, có lúc, chỉ cần có thêm một chút quyết tâm và dũng cảm là được rồi. Muốn 
biết tại sao tôi muốn băng qua khu rừng này không? " 


Babatou mở to mắt, nhoẻn miệng cười gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Để tôi kể hai chuyện trước, chuyện đầu tiên, chính là bạn của tôi. Tôi 
là người Tạng, Tây Tạng ở Trung Quốc ấy, có biết không? Ở đó có núi Tuyết, đỉnh 
Chomolungma, cao nhất thế giới. Nhưng nhà tôi không ở đấy, chỗ chúng tôi ở thấp hơn nhiều, 
là một làng nhỏ rất hẻo lánh hoang vu, đến đầu thế kủ mười chín vẫn còn chưa thông xe, khắp 
nơi đều là rừng nguyên sinh, gần nhà tôi có mấy ngọn núi lớn, trong núi rừng sâu cỏ rậm, chẳng 
hề thua kém rừng rậm ở nơi này chút nào.” 


Trác Mộc Cường Ba cúi đầu trầm ngâm: "Hồi tôi còn nhỏ, khi ấy tình hình rất phức tạp, những 
người xung quanh vừa kính lại vừa sợ nhà chúng tô, bọn trẻ con chẳng đứa nào muốn chơi với 
tôi cả, đến một người bạn để nói chuyện tôi cũng không có nữa. Hơn nữa, người ta nhà nào 
cũng nuôi chó, chỉ mỗi nhà tôi là không, vì vậu, tôi chỉ biết chơi một mình. Có lúc tôi nghĩ, cho 
dù không có bạn, bố mẹ có thể cho tôi nuôi một con chó nhỏ cũng tốt, nhưng mà" Trác Mộc 
Cường Ba cười khổ lắc đầu, lại nói: "Gan tôi lớn lắm, những nơi người khác không dám ởi tôi 
cũng dám ởi, tôi thường một mình lẻn vào trong ngọn núi gần nhà, ở chỗ ấy, có một đàn sói 
sinh sống." 


"A." Babatou thấp giọng kêu lên. Trác Mộc Cường Ba cười cười, nói: "Nhưng tôi chẳng sợ chút 
nào, bọn chúng chỉ bắt lũ động vật nhỏ như thỏ hoang, chồn nhỏ để ăn thôi, nếu không tới lúc 
cự kỳ đói, chúng sẽ không đụng đến con người đâu. Mặc dù khi ấy tôi còn chưa biết, nhưng đích 
thực là bọn chúng không hề hung ác như người ta vẫn thường nói, ngược lại, tôi cảm thấy chúng 
còn hơi sợ tôi nữa cơ. Chân trái của con sói già đầu đàn bị tật, lúc tôi gặp nó, mặt con sói ấu đã 
có nhiều nếp nhăn lắm rồi. Trong làng người ta vẫn nói, sói già thì thành tinh, nói biết trẻ con 
không thể tấn công được mình, thế nên khi thấy trẻ con sẽ không chạy, chỉ khi nào thấy đàn 
ông trưởng thành mới chạy thôi. Nhưng mà, nó cũng không ăn thịt tôi như người trong làng đồn 
đãi, khi ấy tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, lúc ấu tôi nghĩ, sói thì có gì mà đáng sợ chứ, bọn chúng gần 
như giống hệt như lũ chó trong nhà chúng ta thôi, khác mỗi một điều là chúng không biết vẫu 
đuôi. Tôi người xổm xuống, nói chuyện với sói đầu đàn, tôi nhớ lúc ấy mình nói nhiều lắm, tôi 
nghĩ là, bọn sói ấu đại để cũng hiểu được hầu hết những gì mình nói, chỉ là những gì chúng 
muốn biểu đạt, chúng ta chưa hiểu được mà thôi. Tóm lại, đó là một trải nghiệm vô cùng kù 
quái, tôi có thể tiếp xúc với lũ sói mà người ta không dám lại gần, về sau, khi tôi muốn nói 
chuyện, tôi thường tới chỗ ấy, tìm chúng nói chuyện. Năm đó, tôi mới bảy tuổi." 


Babatou cảm thán: "A, gan anh to thật đấu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Về sau tôi và chúng trở nên rất thân thuộc, tôi coi chúng như bạn 
mình, chúng hình như cũng rất hòa thuận với tôi, lúc đó tôi cũng chẳng biết vì sao, chỉ cần có 


Trang 315/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bạn cho mình dốc lòng tâm sự, là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Có khi tôi cũng mang theo chút đồ 
ăn, hoặc có lúc phải cách mấy tháng tôi không ra ngoài được, nhưng lần nào đến, chúng vẫn 
nhận ra tôi, người khác thì tuyệt nhiên không được lại gần. Năm tôi mười bốn tuổi, con sói già 
bỏ đi, rời khỏi bầu sói, một mình đi sâu vào núi, mặc dù không con sói nào có thể nói cho tôi 
biết nó đã đi đâu, đi lúc nào. Nhưng khi ấy tôi đã hiểu rất rõ, nó đã bị con đầu đàn mới đánh bại 
rồi, con đầu đàn mới có bộ lông xám sẫm đó rất cường tráng, đã ngấp nghé vị trí đầu đàn từ lâu 
rồi. Sói đầu đàn già bỏ đi, nó sẽ một mình lên đỉnh núi tách xa hẳn đàn sói, hướng về phía mặt 
trăng mọc, lặng lẽ chờ chết. Bọn sói đổi thủ lĩnh mới, nhưng quan hệ của toio6 và bọn chúng 
cũng không bị ảnh hưởng gì, tôi vẫn có thể đến tìm chúng nói chuyện, chúng cũng đã quen với 
sự tồn tại của tôi, tựa hồ như tôi đã là một phần tử của bọn chúng rồi vậy, cứ thế cho tới khi tôi 
hai mươi tuổi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra sâu trong những ngọn núi đó, còn có một 
bộ tộc tên gì Qua Ba chung sống với lũ sói, bọn sói đấu, rất có thể là hậu duệ của lũ sói đã sống 
cùng người Qua Ba, chúng vẫn giữ tập tính sống gần con người, vậu nên mới dễ dàng để tôi tiếp 
cận như vậy. Vì thế, bạn của tôi là một đàn sói, đây là bí mật cá nhân của tôi, đến cả bố mẹ tôi 
cũng không định nói. Bởi vì mỗi khi trong lòng tôi có suụ nghĩ hay bí mật gì đó, tôi chỉ nói với 
những người bạn đó, bọn chúng sẽ giúp tôi giữ bí mật, cho tới một ngày, trong đời tôi, xuất hiện 
một người bạn khác để cùng chia sẻ bí mật 


Duyên tình mờ mịt 


Trác Mộc Cường Ba lâm rầm kể: "Người đó, là em gái tôi, nhỏ hơn tôi mười ba tuổi, nếu nó vẫn 
còn sống, chắc là cũng suút soát tuổi cô đấu. Cô xem đi, đây là ảnh nó hồi nhỏ." Babatou trông 
thấy ảnh một cô bé tầm năm sáu tuổi đã ngả vàng, Trác Mộc Cường Ba hình như lúc nào cũng 
mang sát bên mình thì phải. Cô biết, đâu nhất định là bí mật chôn giấu tận nơi sâu thắm nhất 
trong lòng Trác Mộc Cường Ba, hoặc cũng có thể là, nỗi đau chôn giấu sâu nhất của gã. Cô bé 
trên tấm ảnh có đôi mắt to rất đáng yêu, tóc mái để lòa xòa, mái tóc xinh xắn ánh lên như hắc 
trân châu, gương mặt trắng mịn dễ thương đầy vẻ hoạt bát tinh nghịch, nụ cười thuần khiết đó 
tựa như đóa sen tuyết mới nở, vầng trán cũng lờ mờ thấp thoáng phong cách hào sảng của anh 
trai Trác Mộc Cường Ba của cô. 


Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: "Tính cách của em ấy hoàn toàn khác với tôi, từ nhỏ nó đã nhát 
như con thỏ trắng nhỏ, ngoại trừ lúc ở cùng tôi, nói chuyện một câu với thằng bé nào khác là nó 
cũng đỏ bừng mặt lên. Lúc em gái ra đời, tôi đã không thường ở nhà nữa mà chạy lông nhông 
khắp nơi rồi, nhưng mỗi lần tôi về đến nhà, anh em đều rất thân thiết, dù sao nó cũng là em gái 
cùng cha cùng mẹ với tôi mà! Em gái sẽ mang bí mật nhỏ trong lòng nó chia sẻ với tôi, nó sẽ 
giấu món kẹo ngon nhất, món điểm tâm ngon nhất đi, đợi tôi về cùng ăn, dù có lúc đem ra, kẹo 
đã tan chảy, điểm tâm đã hỏng, tôi cũng nhiều lần bảo nó rồi, nhưng nó vẫn cứ làm thế, đem 
những thứ trong lòng nó cho là tốt nhất chia sẻ với anh trai. Nó, nó là một cô bé ngốc nghếch 
đáng yêu như thế đấu." Kể tới đâu, mắt Trác Mộc Cường Ba bỗng đỏ lựng lên, lần đầu tiên trong 
đời Babatou nhận ra, dù người đàn ông có anh dũng đến nhường nào, anh ta cũng có lúc phải 
đau lòng xót ruột. 


"Em gái tôi thường hay nói với lũ bạn nó, rằng nó có người anh trai tài giỏi, anh trai nó đã đi rất 
nhiều nơi, gặp rất nhiều người, anh trai nó vừa dũng cảm, lại vừa thông minh. Lúc nói những 
điều này, đúng là nó rất tự hào, tôi cũng thấy hết sức tự hào vì có đứa em gái như nó, vừa khả ái 
vừa thông minh, nghịch ngợm mà lanh lợi. Em gái tôi khi ấy là viên ngọc trong nhà, lúc có nó, 
cả nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Những lúc ấy, tôi cảm thấy nhà mình là gia đình hạnh 


Trang 316/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phúc nhất, hoàn mỹ nhất trên đời này." Trác Mộc Cường Ba cố kìm nén bi thương, cả ngữ điệu 
cũng ép xuống: “Thực ra hoàn cảnh của cô và tôi khá là giống nhau, bố tôi ở quê, cũng là một 
người rất được tôn kính. Nhưng tôi khác với cô, mười bốn tuổi tôi đã một mình rời khỏi Tâu 
Tạng ra thế giới bên ngoài tìm đường phát triển, sau đó lang bạt khắp nơi, vừa làm thêm vừa tự 
kiếm tiền đi học. Mười chín tuổi tôi đã kiếm được một món tiền kha khá, tôi rất tự hào trở vẻ 
nhà, chứng minh với bố mẹ rằng mình đã tự sinh tôn được rồi, lúc ấu em gái tôi mới bảy tuổi, dễ 
thương v như trong hình này vậy. Tôi ở nhà một thời gian, thỉnh thoảng lại đi gặp những người 
bạn kia của mình, lần đó, người em gái đã biết bí mật này của tôi, xin tôi dẫn nó đi cùng. Trước 
đó bố tôi đã nhắc nhở, bên ngoài dường như có điều gì bất ổn, bảo tôi phải chú ý an toàn cho 
em gái, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Tôi thuở đó thì biết sợ là cái gì chứ, tôi chẳng sợ gì cả, tôi 
lúc ấy cứ ngỡ mình đã từng trải sự đời lắm, cứ ngỡ mình thừa sức bảo vệ em gái. Em còn nói với 
tôi, chỉ cần có anh trai ở bên, nó cũng không sợ gì hết, nó muốn ởi gặp bạn của anh, nếu được, 
nó còn muốn làm bạn tốt với những người bạn của anh trai nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa hai tay lên ôm đầu, chìm vào trong những kú ức hỗn loạn, gã bi phẫn 
kể tiếp: "Không ngờ rằng, số mệnh xoay chuyển chỉ trong chớp mắt. Tất cả đều như một cơn ác 
mộng, tôi không biết bọn người ấu, không hiểu chúng từ đâu đột nhiên xông tới, tôi liều mạng 
chống cự nhưng cũng chẳng ích lợi gì, sau khi bị một tên cao lớn đập trúng đầu, tôi ngã gục 
xuống. Đáng lẽ, đáng lẽ tôi phải bò dậy đuổi theo bọn chúng, thế nhưng lần đó, tôi lại sợ hãi. 
Tôi sợ cái đau tựa hồ muốn vỡ nát xương cốt ấy, càng sợ hơn là đôi mắt như loài rắn độc của 
hắn, bọn người đó tên nào tên nấy đều vô cùng hung ác, tựa như chúng chui từ địa ngục lên vậu. 
Tôi mở mắt trân trân ra nhìn em gái duy nhất của mình bị người ta kéo đi, nó ra sức giãy giụa 
cũng vô dụng, bọn người đó còn khỏe hơn cả bò Tây Tạng nữa; nó gào hét gọi anh trai, nhưng 
anh trai nó, lại do dự. Chẩn chừ mấy giây, em gái tôi đã bị bọn người kia lôi lên xe, tôi vốn 
không nên chần chừ chút nào, đúng vào khoảnh khắc xe hơi nổ máy, bạn tôi, con sói đầu đàn 
mới kia đã đuổi tới, nó gầm lên xông thẳng vào chiếc xe, chui tọt vào trong đúng lúc cửa xe sập 
lại. Nhìn chiếc xe đi xa dẫn xa dần, tôi mới giật mình sực tỉnh, tôi bắt đầu đuổi, cật lực đuổi theo, 
nhưng ô tô chạy càng lúc càng xa, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt. Còn tôi và lũ sói còn lại, 
chỉ biết nhìn theo đám khói bụi mờ mịt bị chiếc xe kia cuộn lên. Kể từ đó trở đi, đám người kia 
tựa hồ như bốc hơi vậy, không tài nào tìm được bọn chúng nữa." 


Giọng Trác Mộc Cường Ba nhỏ dần nhỏ dân: "Cho tới khoảnh khắc con sói đầu đàn nhảy lên, 
tôi mới cảm thấu, dũng khí và quyết tâm bảo vệ em gái của mình, còn chẳng bằng người bạn của 
mình, một con chó sói. Ra sức rèn luyện thân thể, chẳng qua chỉ để tìm thấy vỏ bọc che đi sự 
yếu hèn trong nội tâm; bỏ nhà ra đi, chỉ là để trốn tránh trách nhiệm gia đình mà lẽ ra tôi phải 
gánh vác; tìm kiếm của cải, chỉ là để mở lối thoát cho việc chối bỏ sứ mệnh đáng lẽ mình phải 
kế tục. Tôi không sợ chó sói, tại sao lại sợ đám người độc ác như sói ấy? Chuyện đã xảy ra rồi, 
có tự trách với đau buồn cũng chẳng ích gì, tôi đành nói hết sự tình với cha. Cha tôi đã dùng đến 
tất cả các lực lượng có thể sử dụgn để tìm kiếm em gái, nhưng trước sau vẫn không thể tìm 
được. Về sau tôi mới biết, bọn bắt cóc muốn dùng em gái tôi để đổi lấy cổ kinh Ninh Mã gia 
truyền của nhà tôi, còn cha tôi, sau khi nhận được thông báo ấy, liền lập tức liên hệ với chính 
quyền khu tự trị và Bố Đạt La cung, quyết định hiến tặng cổ kinh Ninh Mã cho nhà nước vô điều 
kiện. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cha chỉ nói với tôi thế này, Mày chưa làm hết trách nhiệm 
của một người anh. Câu nói đó, đã đủ để làm tôi dằn vặt cả đời rồi. Khi tôi đờ đẫn đi vào trong 
núi, muốn dốc mình tâm sự với bạn bè, thì chợt nhận ra, bất kể tôi gào thét thế nào, đám bạn ở 
bên tôi suốt thuở thiếu thời ấy, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhất định là bọn 
chúng đã cho rằng, chính tôi là kẻ dẫn người khác đến bắt sói đầu đàn ởi, tôi đã mất ởi sự tín 


Trang 317/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiệm của chúng. Trong một ngày hôm đó, tôi đã mất đi bạn bè, cùng người em gái thân thiết 
nhất." 


Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn qua các kẽ ngón tay, trong đêm khuva tĩnh lặng, giọt xuống sàn 
gỗ, phát ra một tiếng "tách", tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng lăn tăn gợn sóng. Van chặn đã 
được mở, không còn khống chế nổi tình cảm cuộn trào lên, giọng nói khan khàn bi tráng kia của 
Trác Mộc Cường Ba lại vang lên, lúc được lúc mất: "Ngàu hôm đó, đã triệt để thay đổi cuộc đời 
tôi. Tôi không sao xóa đi được ý nghĩ, nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút, kiên trì thêm một 
giâu nữa thôi, hoặc giả tình huống đã thay đổi, nỗi nhớ em gái, tựa như cỏ dại sinh sôi nảu nở 
trên đồng hoang, tôi đã không làm nổi chuyện một người anh trai cần làm. Tôi ra sức tìm kiếm 
đầu mối, dùng hết đủ cả mọi cách, nhưng trời cao kia không cho tôi cơ hội làm lại. Mặc dù lúc 
cha tôi đưa ra quyết định tàn nhẫn kia, mọi người đều biết hậu quả rồi sẽ rất đáng sợ, nhưng 
ngày nào còn chưa tìm thấu thi thể em gái, tôi vẫn có lú do để tin rằng, nó vẫn còn sống trên đời 
nàu. Tôi ghét cha mình, bởi vì ông ấy đã đâu em gái tôi vào đống lửa, nhưng tôi càng căm hận 
bản thân hơn, thì ra bản thân tôi lại hèn nhát yếu đuối như vậy, tôi cũng không thể nào đối diện 
với gương mặt ngày một tiểu tụu ấu của mẹ, lại một lần nữa, tôi chọn cách trốn tránh, thời gian 
về nhà càng lúc càng ít. Tôi bắt đầu vừa làm việc, vừa tìm kiếm em gái, tìm kiếm mà chẳng có 
đầu mối gì trong tay, cả công việc cũng tiến hành với thái độ gần như điên cuồng” 


Trác Mộc Cường Ba mở hòm chứa bí mạt trong lòng, chỉ hận không thể dốc hết những chuyện 
lận đận trong đời mình ra trong một đêm này. Khi ấu, không có đầu mối nào về em gái, gã 
mang đầu mối đặt lên những người bạn sói, vì vậu mà bắt đầu nghiên cứu với loài động vật đặc 
biệt nàu, được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, gã đã đi đến một cảnh giới mới trong nghiên cứu 
về động vật họ chó. Gã bị sự cố chấp và lòng trung thành của loài vật này khiến cho xúc động, 
từ chúng, gã học được cách làm người và kết bạn, cách tuân thủ lời hứa của mình, cách bảo vệ 
tín niệm của bản thân. Không biết tự bao giờ, gã buông bỏ tất cả sự nghiệp trước đó, dồn hết 
tinh lực cả đời vào nghiên cứu động vật họ chó, gã gần như điên cuồng lao vào công việc chỉ là 
để làm tê liệt bản thân, hụ vọng có thể mượn việc nàu mà quên đi cảm giác tội lỗi trong lòng. 
"Nhưng đều vô dụng, mỗi lần đêm khuva tĩnh lặng, tôi lại một mình chìm vào mộng mị, đôi mắt 
đầy trông đợi của em gái lúc bị đám người kia bắt đi cứ không ngừng tái hiện trong những giấc 
mộng ấy. Anh trai vẫn còn đấu, anh trai nhất định sẽ đánh đuổi lũ người xấu, cứu em vẻ, lúc đó 
hẳn là nó đã nghĩ như thế. Tôi biết, đôi mắt chan chứa mong chờ ấy đã vĩnh viễn trở thành cơn 
ác mộng của tôi, khắc ghi vào tận góc sâu thắm nhất của linh hồn, làm tôi đau đớn khôn nguôi, 
cả đời này cũng không thể nào chuộc tội được. Muốn được mạnh hơn, tôi càng ra sức luyện tập 
thể năng, sau khi nghiên cứu về loài chó ở trường đại học, tôi đã trở về Tâu Tạng đoạt Khố bái 
ba năm liền, nhưng thế thì có ích gì đâu chứ? Em gái vẫn bặt vô âm tín, sống hay chết, giờ nó 
đang ở đâu? Tôi thật mong có thể gặp lại nó dù chỉ một lần, đó là tâm nguyện nhỏ nhất của tôi, 
tâm nguyện chỉ đơn giản có thế” Trác Mộc Cường Ba nói tới đâu, lớp vỏ bọc kiên nghị cứng rắn 
kia đã hoàn toàn trút bỏ, người đàn ông cứng rắn như sắt thép ấy cuối cùng cũng khóc không 
thành tiếng. 


Mắt Babatou đã đỏ hoe lên từ lâu, cô nhìn gã đàn ông đối diện với mình bằng ánh mắt hết sức 
thương hại, không ngờ bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, lại là một trái tim tình nghĩa sâu nặng 
đến thế. Cô dịch người lại, ôm Trác Mộc Cường Ba vào lòng, lấy bầu ngực sưởi ấm gương mặt 
đã ướt nhẹp của gã, cho gã sự từ ái của người mẹ, chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba thấp giọng 
nghẹn ngào tiếp lời: "Tôi không chỉ muốn làm tê liệt cơ thể mình, mà còn cả linh hồn nữa, tôi 
thà tin vào những gì cha nói, người nào cũng có số mệnh của mình, luân hồi ba kiếp, trước khi 


Trang 318/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sinh ra trên đời này, vận mệnh của người ta đã được quyết định rồi. Thế nhưng, những lời đó 
đều chỉ là giả dối thôi, căn bản là tôi không thể ép mình tin vào chúng được, thực ra, tất cả đều 
là lỗi của tôi, chẳng những làm mất em gái, mà còn đấu một gia đình hạnh phúc chìm vào địa 
ngục, làm bạn bè mất đi một chút tín nhiệm cuối cùng với con người. Lòng tôi, đau lắm! " 


Babatou lấy ra một thứ giống như vỏ cây, đưa vào miệng Trác Mộc Cường Ba, nói: "Anh nhai đi, 
sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Đây là thánh dược thần lnh đã ban tặng cho người Kukuer để giải 
trừ nỗi đau trong lòng, biến tất cả những điều không vui trở thành kứ ức ngắn ngủi, nó sẽ đưa 
anh băng qua địa ngục thẳng đến thiên đường." 


Trác Mộc Cường Ba không từ chối, đây là lúc gã đang cần được giải thoát, thà rằng tin vào tác 
dụng của thần dược, cho dù tác dụng của nó chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt cũng được. Thứ mềm 
mềm nhũn nhũn như cao su, mới đầu nhai thấu đắng chát, nhưng chỉ chốc lát đã trở nên ngòn 
ngọt, nước bọt tứa ra đầu miệng, một mùi hương kỳ dị xộc thẳng từ miệng lên mũi, cảm giác 
phiêu phiêu dị dạng, làm đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa say của gã tỉnh hắn lại, đồng thời 
toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. 


Trác Mộc Cường Ba tỉnh táo trở lại, lập tức ú thức ra hiện trạng của mình, gã ngừng khóc. Lau 
khô mặt, ngại ngùng dịch người ra khỏi bầu ngực Babatou, lầm bẩm nói: "Ừm, tôi bị sao thế 
nhỉ? Vốn là định khuyên cô, sao lại trở thành cô an ủi tôi vậy. Thật tình, nói với cô nhiều quá 
rồi, còn chuyện kia, cô cũng không cần để tâm đến sứ mệnh của mình làm gì, tất cả cứ thuận 
theo tự nhiên đi." 


Babatou cũng không nhắc lại chuyện xưa thương tâm của Trác Mộc Cường Ba, chỉ thuận theo 
lời gã nói: "Anh chẳng bảo tôi phải tìm lấy chính mình còn gì, anh đã tìm được chính mình 
chưa? " Cô không khỏi ngạc nhiên, lượng thuốc như vậy, nếu người đàn ông nào khác dùng 
phải, chắc đã có phản ứng ngay rồi, nhưng người nàu chẳng những không có phản ứng gì, mà 
ngược lại còn tỉnh táo hơn nữa. 


Trác Mộc Cường Ba trầm tư: "Tôi nghĩ, nếu đúng là có số mệnh, vậy thì có lẽ là Phật tổ hụ vọng 
tôi đi tìm những người bạn giống chó quú hiếm kia, làm quen với chúng, phát hiện ra giá trị của 
chúng cũng nên. Từ nhỏ, chúng đã làm bạn với tôi, lớn lên cùng tôi, về sau này, đời tôi cũng 
không bao giờ rời xa chúng, nhờ tìm hiểu và nhận thức, chúng cũøn giúp tôi tạo ra nhiều tài sản. 
Đặc biệt, là từ sau khi tôi biết đến một loài động vật gọi là ngao." Trác Mộc Cường Ba bắt đầu 
giới thiệu, từ nhỏ gã đã được nghe bao nhiêu thần thoại và truyền thuyết về chó ngao như thế 
nào, sau này lại biết đến ngao ra sao, chuyện tình yêu của gã, công tụ của gã, tất cả những gì 
của gã ngày hôm nay đều không tách rời khỏi quan hệ với chó ngao, cuối cùng thì kể đến 
chuyện phát hiện tấm ảnh Tử Kỳ Lân, cùng chuyến đi băng rừng mạo hiểm lần này của gã và 
bọn Trương Lập. Babatou nghe mà trợn tròn cả mắt lên, kinh ngạc không ngờ thế giới bên 
ngoài và cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba lại đặc sắc như thế, đồng thời cô lại càng kinh ngạc 
hơn trước thể chất và ý chí như sắt đá của gã đàn ông nàu. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi tin chắc rằng, đây chính là số mệnh của mình, nếu 
biết rõ rằng trên thế gian này có tồn tại một loài như thế, mà tôi lại thờ ơ bỏ qua, thì tôi sẽ hối 
hận cả đời mất. Kỳ thực, khi của cải và quyền lực có thể chi phối trong tau cô đạt tới một mức 
độ nào đấy, nhu cầu về vật chất từ lâu đã không còn thỏa mãn được bản thân nữa, mà phải cần 
đến tinh thần và tín niệm mới làm cho sinh mệnh của mình phát huy tới mức cực điểm, không bị 
những chuyện vặt vãnh thường ngày làm mình chìm đắm, rồi lãng phí cuộc đời đi. Mỗi người 


Trang 319/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được 
ghi lại, con người ta cũng không thể sốn mãi trong ký ức, chỉ có nắm được hiện tại, thì mới có 
thể khiến cuộc đời ta càng thêm ý nghĩa hơn mà thôi. " 


Babatou nói: "Nghe cứ như luận ngôn của triết học phương Tâu vậy, đây là bản thân anh tự lĩnh 
ngộ ra à? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, bố tôi nói đấy. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa đâu, 
trời sáng là tôi phải đi luôn rồi." Dứt lời, gã liền đứng dậy, đột nhiên thấy đầu hoa mắt váng, cảm 
giác như trời đất xoay chuyển, ngũ quan đều mất đi cảm giác. Babatou vốn đang thất vọng nhìn 
Trác Mộc Cường Ba đứng lên, kế đó lại thấy gã lảo đảo loạng choạng, khóe miệng liền nở ra 
một nụ cười. 


"Nhức đầu quá, thứ rượu của người Kukuer nàu mới uống thì chưa thấy gì, không ngờ ngấm vào 
lại ghê thế." Trác Mộc Cường Ba mở mắt ra, nhìn nóc nhà lợp cỏ, mệt mỏi duỗi người trên 
giường, nhớ lại, "Đêm qua lúc tan tiệc, mình lên đàn tế với Babatou, lúc ấy rượu ngấm xộc lên 
đầu, toàn thân không còn chút sức lực, ừm, hình như mình và cô ấy nói rất nhiều chuyện. Hình 
như mình còn nói chuyện em gái với cô ấu nữa. Tối qua làm sao vậy nhỉ? Xưa nay mình có nói 
những chuyện đó với ai đâu, cả Mẫn Mẫn cũng đâu có nói, mình còn tưởng sẽ không bao giờ nói 
chuyện này với bất cứ ai nữa chứ. Ùm, Mẫn Mẫn, không biết nhóm của họ bây giờ thế nào rồi, 
tối qua sao lại mơ thấy với cô ấy chứ, thôi bỏ đi, giờ đáng lẽ phải lo cho sự an nguy của cô ấu 
nhiều hơn mới phải, không ngờ mình vẫn còn nghĩ đến chuyện kia được. Đúng rồi! Tối qua 
mình đã nói với Babatou mục đích của chuyến đi lần này thì phải? Hình như là có, sao mình 
không nhớ nổi nhỉ? Sao mình về được căn phòng này? Lẽ nào lâu nay bỏ bê luyện tập, tửu 
lượng kém đi rồi? Xem ra sau này tốt nhất là uống bớt đi thì hơn, mình cũng đâu còn trẻ như 
bọn Trương Lập nữa. Phải rồi, hình như mình còn khóc nữa, chẳng lẽ mình khóc thật? Hai mươi 
mấy năm chưa từng rơi lệ, lại khóc trước mặt một người đàn bà xa lạ hay sao? ” Trác Mộc 
Cường Ba xoa xoa gương mặt căng thẳng, cơ hồ như nước mắt vẫn còn để lại dấu vết trên đó. 


"Anh tỉnh rồi à? " Babatou bê một chậu gỗ vào phòng, trên miệng nở nụ cười rạng rỡ như hoa 
đào tháng Ba, hôm nay trông cô đẹp một cách lạ thường, ánh mắt lúng liếng đong đưa, tình Ú 
dạt dào. "Ửm, " Trác Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt, tối qua thổ lộ tâm sự, giờ gã không dám 
nhìn thẳng vào mặt Babatou nữa, k thực, trong lòng gã cũng có chút hồ nghi, đêm hôm qua, 
liệu có phải gã và Babatou đã mặc dù gã lập tức triệt tiêu ý nghĩ hoang đường đó khỏi đầu óc 
mình, nhưng cảm giác thỏa mãn kèm chút rã rời mệt mỏi đó là thế nào đây? 


"Rửa mặt đi." Babatou để chậu gỗ xuống trước giường, nước trong dập dẻnh, một chiếc khăn 
bông tỏa mùi hương tươi mát vắt trên thành chậu, dường như cô cũng không được tự nhiên 
thoải mái như hôm qua nữa, cơ thể đã được che lại một cách cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba còn 
tưởng rằng tại mình để lộ ý nghĩ hoang đường ấy ra mặt, làm người ta thấy khó xử, nhưng gã 
nào biết rằng, Babatou chỉ muốn che đi những vết móng tay, vết răng cắn ở những chỗ da mềm 
kia thôi. 

Rừng Than Thở 

Bữa sáng là mấy loại hoa quả lạ lùng và một ít đồ ăn làm từ bột mì, ngồi bên chiếc bàn lớn dùng 


để chiêu đãi khách quú, Trương Lập thì thảm hỏi Nhạc Dương: "Theo như cậu điều tra, tối qua 
cô Babatou và Cường Ba thiếu gia đã lén đi đâu vậy? Cậu biết đấy, tôi uống hơi nhiều chút nên 


Trang 320/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ thấu họ cùng lủi đi, nhng không biết đi đâu cả." 


Nhạc Dương cảnh giác liếc nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba một cái, rồi cũng thấp giọng trả 
lời: "Đêm qua ấy à, sau khi chúng ta đều về nghỉ hết, họ đã đến đàn tế." "Ra đấy làm khỉ gì nhỉ? 
" "Uây, thế mà còn phải hỏi à, vậu mà cũng không hiểu, anh nghĩ thử xem, cô nam quả nữ, đêm 
khuya thanh vắng cái đó cái đó ấy, hiểu chưa." "Nhưng mà đàn tế là nơi của thần thánh cơ mà, 
họ dám ở đó sao? " "Vậu mới bảo anh chẳng hiểu chuyện gì hết, đối với người bình thường trong 
bộ lạc thì đàn tế ấy là nơi thần thánh bất khả xâm phạm, muốn lên trên ấy cũng còn chưa đủ tư 
cách ấy chứ. Nhưng anh thử nghĩ ngược lại mà xem, chính vì không ai dám lên trên ấy, thế nên 
đối với người có địa vị đặc biệt như cô Babatou mà nói, đó chẳng phải là nơi tuyệt nhất để vụng 
trộm yêu đương hay sao? Dù có bị người ta phát hiện, chất vấn hỏi han, họ cũng vẫn giải thích 
đường hoàng, ừm, có bài hát thế nào ấu nhỉ đều là tại mặt trăng cả đấu thôi" "m, hiểu rồi, 
nhưng mà, nhìn nét mặt hai bọn họ, hình như là không giống đã xảy ra chuyện gì thì phải? " 
"Hì, năng lực tư duy có thế, thật là hổ cho thân phận đặc cảnh của anh đấy. Cái gì gọi là giấu 
đầu hở đuôi, anh có biết không? " "Hiểu rồi. Có điều tối qua cậu ở với tôi cơ mà, sao nói như là 
đã chính mắt nhìn thấu vậy? " "Anh anh hiểu cái khỉ gì chứ, bây giờ tác giả hạng ba nào chẳng 
viết thế, phát triển như thế là tự nhiên nhất rồi còn gì." 


Sau bữa ăn, Babatou lấy ra một cuộn giấy, và một tấm bản đồ, nói với bốn người: "Mọi người 
xem cái này trước đi, đây là bản đồ tường tận nhất do chính phủ vẽ ra." 


Ba Tang chăm chú quan sát tấm bản đồ, đoạn hỏi: "Chúng ta đang ở đâu? " 


Babatou chỉ vào một nơi trên bản đồ, Ba Tang trợn tròn mắt lên, hỏi: "Tại tại sao, chỗ này lại là 
một vùng đất trống? " 


Babatou nói: "Bởi vì không có cách nào vẽ được bản đồ tường tận, những người có gan vào khu 
rừng nàu khảo sát, đều chẳng ai sống mà đi ra được. Phải rồi, các anh cũng từ Ecuador sang mà, 
lúc qua biên giới có cảm giác gì không? ” 


"Qua biên giới? " Nhạc Dương ngạc nhiên, "Làm gì có cảm giác gì chứ, chúng tôi căn bản đều 
chăng biết là mình qua thế nào nữa cơ." 


Babatou mỉm cười, nói: "Đúng, bởi vì ở vùng này, đơn giản là không cần đến canh phòng. Đỉnh 
núi tuyết phủ chính là tấm bình phong an toàn nhất, môi trường đáng sợ ấy đã đủ khiến những 
kẻ có ý đồ vượt qua mười phần chết chín rồi, thế nên trạm biên phòng thông thường đều cách 
nhau mấy chục cây số hoặc thậm chí là mấy trăm cây số, chỉ cần thỉnh thoảng tập hợp thành đội 
đi tuần núi là được rồi. Ở đây chỉ khác là rừng già thay cho núi tuyết, mà đây lại còn là địa bàn 
của quân du kích và bọn buôn lậu, nên hoàn cảnh càng thêm phức tạp, đây cũng chính là 
nguyên nhân để không thể vẽ được bản đồ tường tận. " 


Trác Mộc Cường Ba dựa theo địa hình đưa ra phán đoán sơ lược: "Có phải chúng ta đang sống 
ở đây không? " 


Babatou gật đầu: "Không sai, đây chính là nơi chúng ta đang ở, đến cả bản đồ tường tận nhất, 
cũng chỉ là một khoảng trống mà thôi. Đừng nói tôi chưa nhắc nhở các anh, rừng Than Thở 
không phải chỉ để nói không thôi đâu, bên trong mới chính là rừng nguyên sinh thật sự đó, 
ngoài những nhà thám hiểm liều chết đi vào, trong khu rừng ấy không có dấu vết của bất cứ con 
người nào khác. Còn tấm bản đồ này, là do các thợ săn ưu tú bao đời của bộ tộc Kukuer chúng 


Trang 321/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi, tốn không biết bao năm vẽ ra, rồi bổ sung, sửa chữa, cuối cùng mới hoàn thành được, các 
anh xem thử đi." 


Bốn người chụm đầu lại, từ trên cao nhìn chằm chằm thẳng xuống cuộn giấu Babatou vừa mở 
ra, bản đồ dùng một mảng xanh lục lớn biểu thị rừng già, đường vạch màu xanh lam là các dòng 
sông, ngoài ra còn có rất nhiều còng tròn, xem ra là nơi cư trú của những bộ lạc khác. Vậy thì, 
những hình đầu lâu kia là ý gì? 

Sau khi Trương Lập hỏi vấn đề này, Babatou hờ hững như không đáp: "Ứm, cái đó hả, bộ lạc 
anh thịt người thôi." 

"Hải " Bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi. Trương Lập lắp bắp: "Đúng đúng là có bộ lạc ăn 
thịt người thật hả? " Nhạc Dương giật bắn mình, anh nhớ lại rồi, hôm qua lúc xem đoạn chiến 
tranh trong lễ tế của người Kukuer, không hiểu sao anh cứ thấy lành lạnh cả người, hôm nay 
Babatou nhắc nhở, Nhạc Dương liền có cảm giác, bộ tộc Kukuer này, có lẽ cũng từng là một 
nhánh của bộ lạc anh thịt người. Nếu trực giác của anh không sai, điều ẩn dụ đằng sau thiếu nữ 
được hiến tế ấy, chính là ăn thịt người chứ chẳng sail 


Babatou đắc ú cười cười nói: "Chẳng lẽ còn gạt các anh làm gì. Mặc dù là người Nukak đã ra 
khỏi rừng già, nhưng các bộ lạc trong rừng vẫn còn nhiều lắm, bộ lạc nguyên thủy bán hiện đại 
hóa như chúng tôi đâu, cũng được coi là một kiểu, còn có kiểu bộ lạc vẫn hoàn toàn giữ các tập 
tục nguyên thủy nữa. Cũng như vậy, bộ lạc ăn thịt người cũng có mấy loại khác nhau. Mấy bộ 
lạc nhỏ thì chúng ta không để tâm làm gì, đa phần bọ họ đều tương đối hữu hảo thôi, mà có khi 
người ít đến nỗi các anh chắc không gặp được họ đâu, giờ tôi sẽ nói cho các anh biết vài bộ lạc 
lớn. Xuất phát từ đây, ở hướng Đông Bắc là Zuay, đây là một bộ tộc thuộc loại nguyên thủy triệt 
để, bọn họ thích dùng cành cây xuyên qua môi, môi xuyên được cành cây càng lớn, thì càng 
đẹp, chúng tôi gọi là bộ tộc cây trong môi, bộ tộc này thì không ăn thịt người." Cô đột nhiên 
ngước mắt lên nhìn Trương Lập bổ sung: "Bộ tộc này không có đơn vị gia đình, một người phụ 
nữ có thể có vô số chồng, một người chồng cũng đồng tời có thể có vô số người vợ, đàn bà có 
con, thì đứa trẻ chính là con của cả bộ tộc. Hơn nữa, bọn họ còn hoàn toàn khỏa thân đấy." 


Trương Lập đỏ mặt, cúi đầu lầm bẩm: "Cô Babatou nhất định, nhất định là hiểu lầm tôi rồi." 


Nhìn vẻ mặt Trương Lập, Babatou bật cười khúc khích, kế đó nói: "Còn bộ lạc gần với chúng ta 
nhất ở phía Đông Nam, là người Avaguajia, bọn họ theo chế độ mẫu hệ, đặc điểm lớn nhất 
chính là sùng bái lũ khỉ trong rừng, hơn nữa phụ nữ trong bộ tộc còn dùng sữa mình để nuôi 
dưỡng lũ khỉ con nữa. Từ đây tiếp tục đi về phía Đông, thì sẽ gặp bộ tộc Alavake, bọn họ thích 
ăn thịt người, trong chiến tranh giữa các bộ lạc thường xuyên ăn thịt tù nhân, nếu là trẻ con thì 
cắt sinh thực khí của chúng đi, rồi nuôi cho béo tròn béo mập, khi nào muốn ăn thì bắt ra thịt 
ăn. Hơn nữa, nghe đồn cả bọn trẻ con cùng tộc họ cũng xơi luôn, người nào cũng chỉ chăm nuôi 
trẻ con do người đàn bà của mình đẻ ra thôi. Nếu từ chỗ người Zuay đi tiếp về hướng Đông, thì 
sẽ tới lãnh địa của người Asimata, bọn họ thì chắc các anh cũng nghe nói tới rồi, bộ tộc săn đầu 
người. Bọ họ giết người xong, thường thích chặt đầu nạn nhân treo ở thắt lưng, mang về bộ lạc 
treo trên sào cao, có tin đồn là họ biết pháp thuật gì kỳ quái lắm, có thể biến đầu người ta trở 
thành nhỏ như quả bóng bàn vậu, thực ra không phải thế đâu. Theo như tôi tìm hiểu, chẳng qua 
chỉ là bọn họ thích điêu khắc một số đồ hình đầu lâu nho nhỏ mà thôi, thủ công cũng tinh tế lắm 
đó. Ở đâu, ở đâu còn một bộ tộc nữ, đi vẻ phía Bắc, là tôi nghĩ xem nào, chắc là bộ tộc Muke, 
Muke, ừm, phát âm đại khái là như vậy đó. Bọn họ là một dân tộc tương đối văn minh, lúc ăn 


Trang 322/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thịt người, họ không bao giờ ăn hết, thông thường chỉ xơi một phần, còn một phần để lại làm đỏ 
trang sức, treo trên người mình, chắc là để kỷ niệm cũng nên” 


"Thôi đừng nói nữa! " Trương Lập vung tay ngắt lời, vừa mới nghe Babatou nói là một dân tộc 
tương đối văn minh anh chàng còn thở phào nhẹ nhõm, chẳng ngờ lại là văn minh kiểu ấu, nhìn 
trên tấm bản đồ, các vòng tròn có hình đầu lâu ít nhất cũng phải đến hai ba chục cái, thật không 
biết khu rừng Than Thở này rốt cuộc còn có bao điều hung hiểm. Trương Lập nhìn sắc mặt 
trắng bệch của ba người còn lại, cất tiếng hỏi: "Theo tôi, hay là quay lại liều mạng với quân du 
kích? Mọi người thấu sao? " Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, lấy làm đồng cảm. 


Babatou che miệng cười khúc khích, nói: "Không phải các anh ai cũng dũng cảm lắm hay sao? 
Sao vừa nghe thấy bộ lạc anh thịt người là đã sợ đến hồn vía lên mây rồi. Thực ra, tôi mới chỉ 
giới thiệu tóm lược sự phân bố của các bộ lạc trong khu rừng này mà thôi, đã bảo các anh phải 
đi tới đó thật đâu. Các anh nhìn nè, ra khỏi bộ tộc chúng tôi, trước khi đến lãnh địa của 
Avaguajia, các anh đi thẳng xuống phía Nam, ở đây vẫn chưa phải là phạm vi thế lực của quân 
du kích, sau đó các anh lại chuyển hướng đi về phía Đông, vừa hay sẽ đi qua khe hẹp giữa lãnh 
địa của người Alavake và Lapaniva, rồi lại đi tiếp về phía sông Putumavo, vậy là có thể thoát 
khỏi nguụ hiểm rồi. Đến lúc ấy, Khi Đuôi Xoắn sẽ đưa các anh thẳng tới chỗ nàu, anh chàng đó, 
còn tỉnh quái hơn lũ khỉ trong rừng này, có anh ta đi theo các anh, chắc là không có chuyện gì 
đâu.” 


Bốn người giờ mới thở phào một tiếng, Nhạc Dương thầm nhủ: "Hình như tâm trạng của cô 
Babatou này hôm nay rất vui vẻ thì phải, không dọa cho bọn mình thất kinh hồn vía thì quyết 
không tha hay sao vậy." Ba Tang chỉ xuống bản đồ hỏi: "Nhưng mà, từ đây tới Montclar vân còn 
cả một đoạn dài, sao trên bản đồ có một nửa vẫn còn trống trơn vậy? " 


Babatou tắt dần nụ cười trên môi, nghiêm mặt lại nói: "Chỗ này, có lẽ chính là cấm địa yên nghỉ 
của Ah Puch. Đây là nơi con người không được phép quấy nhiễu, cả những thợ săn ưu tú nhất 
của người Kukuer chúng tôi cũng không ai đến được đó, hoặc nên nói là chưa có ai từ đó trở về 
thì đúng hơn. Thế nên, bất luận thế nào, các anh cũng đừng tới đây, đó là vùng chân không mà 
cả chúng tôi cũng không hề có bất cứ thông tin gì. m, chắc là các anh cũng không đến nỗi đen 
đủi vậy đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nhận ra vẻ buồn thương thấp thoáng trên mặt Babatou, thầm nhủ: "Lẽ nào, 
chồng của cô ấu cũng” 


Có bản đồ, lại có cả người dẫn đường, tiếp theo là vấn đề trang bị, trải qua bao trắc trở, nhưng 
may là bốn người vẫn giữ được ba lô trên người, chỉ mất vũ khí, nên đành lấy vũ khí của người 
Kukuer bổ sung lại cho đủ. Mỗi người một câu cung, ngoài ra còn trang bị thêm một loại vũ khí 
đặc thù nữa. Ba Tang ngắm giỏi, nên cầm một ống thổi tiêu, vừa cảm vừa lắc đầu chán nản. 
Nhạc Dương mấy ngày nay rỗi việc, luyện tập ném boomerang, kết quả luyện tập là, bất kể anh 
ta ném boomerang theo hướng nào, cuối cùng cũng nhất định bay tới trước mặt mình; nói cách 
khác, mặc kệ có ném trúng kẻ địch hay không, cũng khẳng định được rằng chắc chắn sẽ ném 
trúng chính mình. Trương Lập cầm một cây lao ném, lầm bẩm nói: "Hôm trước còn cầm súng 
tiểu liên, bây giờ thì lao ném, làm thế nào bây giờ? " 


Nhạc Dương cười cười: "Không tệ đâu là không tệ đâu, dù sao cũng còn ném được mà. Anh xem 
cái khúc xương này này, ném thế nào nó cũng bay về trước mặt tôi, tôi còn đang lo tự làm mình 


Trang 323/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bị thương đây." 
Trác Mộc Cường Ba đứng phía xa gọi: "Được rồi, đủ trang bị chưa, chúng ta xuất phát! " 
Trương Lập hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh không có vũ khí gì khác à? " 


"Có chứ, cái nàu." Trác Mộc Cường Ba lấy ra một mảnh vải khá rộng, chỗ tay cầm bó thành một 
bó, phía trước như cái túi, rồi giải thích: "Cái này để ném đá, chỉ người dân tộc thiểu số chúng 
tôi mới biết dùng. Đừng coi thường nó thô sơ, uy lực lớn lắm đấy. Được rồi, chúng ta lên đường 
thôi." 


Trương Lập lại quau sang thì thầm hỏi nhỏ Babatou: "À, cô Babatou này, mặc dù chúng tôi vô 
cùng thỏa mãn với kế hoạch này của cô rồi, nhưng dù sao thì cũng là rừng Than Thở hung hiểm 
vạn phần cơ mà, cô xem có nên sắp xếp cho chúng tôi độ trăm dũng sĩ của bộ tộc Kukuer, như 
vậy chúng tôi cũng vững dạ hơn chút chút đó." 


"À, " Babatou hiểu ú, nói: "Phải đấu, suụ nghĩ của tôi và anh Trương Lập đúng là không hẹn mà 
gặp rồi." Kế đó cô lại cười tỉnh nghịch nói, "Có điều ấu mà, đội trưởng với đội phó của các anh 
đều nói với tôi thế này, nếu chúng tôi điều động nhiều người, vậy thì lần huấn luyện lần này của 
các anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì thế, Khi Đuôi Xoắn cũng chỉ hộ tống các anh ra khỏi rừng 
Than Thở thôi, sau đó thì các anh phải dựa hết vào bản thân rồi." "Ái chà" Trương Lập ngoảnh 
đầu lại nhìn hai vị cán bộ thích liều mạng, gặp phải ánh mắt sắc bén gườm gườm của đối 
phương, không dám thốt lên nửa lời kháng nghị. 


Babatou quay sang dặn dò Khỉ Đuôi Xoắn mấy câu, đó là một chiến binh người hơi thấp nhưng 
rắn chắc, da ngăm ngăm đen, gò má cao, mũi lệch, môi dày, đôi mắt chim ưng rất có thần. Dặn 
dò xong, Babatou đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nghĩ ngợi gì đó giây lát, rồi lấy ra một 
mảnh đá màu hổ phách buộc bằng dây thừng, đeo lên cổ gã, nồng nàn nói: "Anh đeo thứ nàu 
vào, nó sẽ bảo vệ các anh được bình an. Nhớ kỹ, trong rừng già, thứ thực sự đáng sợ nhất, là 
những thứ mà ta không nhìn thấy." 


Trác Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt, đang định lùi lại một bước thì mảnh đá đã được treo lên cổ 
rồi, nhất thời gã cũng không biết phải xử trí ra sao trước tấm thịnh tình của người con gái Anh 
điêng này, chỉ đành lầm bẩm không nói nên lời. Nhân cơ hội đó, Nhạc Dương lại sấn tới, nói với 
Babatou: "Cô Babatou à, từ khi gặp cô lần đầu tiên, tôi đã khâm phục tài năng phi phàm của 
Đấng tạo hóa, rồi mới chỉ ở bên nhau có mấy ngày, tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt 
tình cùng sự dịu dàng của cô rồi. Tôi tin chắc chúng ta gặp gỡ chính là duyên phận, hụ vọng 
rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, cùng trải nỗi lòng dưới tán 
cây rợp bóng trăng, hay hẹn nhau nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm sao trời lấp lánh. Yêu một 
người cần bao thời gian chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấu cô, tôi mới hiểu ra rằng, chỉ cần một 
cái chớp mắt là đã đủ lắm rồi. Hiểm nỗi lần này thời gian quá ngắn, tôi chỉ có thể đem nỗi nhớ 
trong tim chôn giấu vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn mà thôi, nếu lần này tôi hoàn thành 
được nhiệm vụ, chẳng hay cô có thể cho Nhạc Dương thêm một cơ hội làm quen hay không? " 


Trương Lập nghiến răng kèn kẹt, thầm nhủ: "Chẳng trách cứ suốt ngàu kể lể chuyện cô Babatou 
với Cường Ba thiếu gia thế nọ thế kia, thì ra để dành đến lúc này cướp lời thoại của mình đây, 
thằng nhóc giảo hoạt thật. " 


Babatou không hề ngượng ngập, hôn phớt lên trán Nhạc Dương như chuồn chuồn điểm nước, 


Trang 324/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mỉm cười nói: "Được rồi. Nhạc Dương, đường phía trước vô cùng nguy hiểm, anh phải cần thận 
giữ mình, tôi chấp nhận lời đề nghị đó." 


Nhạc Dương mừng ra mặt, cười hì hì nói: "Thế thì tôi đủ mười phần tự tin để chấp nhận bất cứ 
thách thức nào rồi." Nói đoạn, anh chàng ngoảnh mặt đi, thở phào một tiếng, vo tròn mảnh giấu 
viết chỉ chít chữ tiếng Anh nãy giờ vẫn trộm liếc lại, rõ là đã học thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Mấu 
người còn lại đi trước quát lên: "Nàu, đi thôi, còn lẻ rà lẻ rềê đến bao giờ nữa.” 


Nhạc Dương như có hoa nở trong lòng, hoan hỉ hô vang khẩu hiệu: "Ở với Cường Ba thiếu gia, 
ngày nào đời cũng nở hoail ” 


Trương Lập lườm Nhạc Dương bằng ánh mắt khinh thường, thảm nhủ: "m, nếu Cường Ba 
thiếu gia và cô Babatou có chuyện gì thật, thì mới gọi là nở hoa đấy." 


Nhìn bóng bốn người khuất hẳn trong rừng, Babatou mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong 
lòng rốt cuộc là gì đâu? Thất vọng, hay là hoan hỉ, bản thân cô cũng không tài nào nói ra được, 
chỉ nghe Babatou khẽ thở dài: "Cuối cùng họ cũng đi rồi." 


"Phải, họ đi rồi. Họ là những người có mục tiêu, có mục tiêu, cuộc đời sẽ không trôi qua trong 
buồn chán vô vị. Khi kẻ lữ hành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thu hoạch được nhiều 
hơn những người bình thường khác." Gấu Mật Nanh Sắc cũng nhìn theo bốn người đi xa dần từ 
nãu. 


Babatou tự hào đặt tay lên bụng, ở đó, mầm sống của người đàn ông mạnh mẽ nhất kia đã được 
đưa vào cơ thể cô. Thời gian và chu kỳ đều đã được cô tính toán cẩn thận, nhất định có thể đậu 
thai sinh ra một mạng sống mới, cuộc đời sau này, cô sẽ không bị nỗi cô đơn tịch mịch độc 
chiếm nữa rồi. Babatou nghĩ vậy, gương mặt thoáng nở một nụ cười. "Cường Ba thiếu gia, 
không chừng đến một ngày nào đó, em sẽ dẫn con chúng ta đến gặp anh cũng nên đó." 
Babatou nghĩ ngợi xa xăm. 


"Babatou, em đưa phù tiết thạch cho Cường Ba rồi à? Chẳng lẽ hai người đã" Nanh Sắc hỏi. 


Babatou không trả lời, cô hất mái tóc dài bay bay, đôi mắt bên dưới hàng mi dài thanh tú vương 
đầy sương mai toát lên nét cười, tiếng khúc khích như oanh vàng vang động mãi trong rừng sâu. 
Nanh Sắc mỉm cười, anh đã hiểu quá rõ cô em gái này của mình rồi. 


Chú Thích 


—..nmaaaaanm 


1. Giản: Binh khí cổ, giống như thanh kiếm, nhưng không có mũi nhọn, cũng không có lưỡi hình trụ 


2. Khương mẫu: Một điệu múa truyền thống của người Tạng, các từ "nhảy thần", "nhảy đại thần”, "nhảy nợ" đều chỉ 
loại hình nghệ thuật này. Các phái khác nhau của Phật giáo Tạng truyền đều có nội dung "khương mẫu” của riêng 
mình, tuy có khác nhau, nhưng nội dung chủ yếu đều phản ánh tâm lý sùng bái tự nhiên của người cổ đại 


3. Hay còn gọi là body sushi, là cách bàu món ăn truyền thống của Nhật Bản, trực tiếp bày đồ ăn lên mình một 
geisha khỏa thân 


4. Thủ đô của Colombia 


Trang 325/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


5. Katun là đơn vị năm trong lịch của người Mava, một năm atun dài 7.200 ngày, bằng khoảng 20 năm theo lịch 
hiện đại 


Trang 326/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 44 - Rừaog Than Thở: Mỗ Chôn Của Các 
NÑba Thám Điềm 


Trác Mộc Cường Ba trấn an mọi người: " Đã đi hai ngày rồi, giờ có quay đầu lại cũng vô dụng, 
chỉ còn cách tiếp tục tiến lên thôi. Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt cỡ 
lớn nào, mọi người hạu giữ cảnh giác cao độ, cảm chắc vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với 
những tình huống có thể xãu ra bất cứ lúc nào đi. Không cần quá sợ hãi, ong sát nhân chúng ta 
cũng gặp rồi, còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây? " 


Tái ngộ Sean 


"Ừm, vào rừng Than Thở rồi đấu à? "Soares nhìn điểm đỏ nhấp nháy, ngấm ngảm cười gằn lạnh 
lẽo, " Đúng là ngu xuẩn, tưởng như vậy là thoát khỏi vòng vây của quân du kích rồi chắc? Chúng 
mày hơi coi thường khả năng cơ động của bọn du kích ấu rồi. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ 
đuổi kịp thôi. À, không đúng, quân du kích không nghĩ đến đó được đâu, nếu có người Kukuer 
dẫn đường, đợi bọn du kích ấy có phản ứng, mấy thằng nhãi con này đã thoát khỏi vòng vây của 
quân ta mất rồi. Kế hoạch này rất tốt, xem ra là đề nghị của người Kukuer rồi, không ngờ lại đi 
cùng một tuyến đường với chúng ta năm xưa. Bọn chúng không có vũ khí, làm sao sống sót 
trong rừng sâu được đâu? Ứm, ta phải lại gần hơn một chút mới được." Trong rừng bóng câu xào 
xạc, thoáng cái đã không thấy bóng người đâu. 


Chú khỉ của rừng xanh quả không chỉ có hư danh, anh ta nhảy nhót giữa rừng cây thật nhanh 
nhẹn chẳng kém gì lũ khỉ, đến cả bọn Trác Mộc Cường Ba cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. 
Điều khiến người ta kinh ngạc đến trợn mắt là Khỉ Đuôi Xoằn thông thuộc khu rừng này một 
cách lạ thường, nơi đâu có sông ngòi, nước sâu nước nông thế nào, tốc độ dòng chảy ra sao; 
chỗ nào có thể đi qua; chỗ nào có đá ngầm; ở đâu có cây to chặn đường anh ta đều nhớ hết sức 
rõ ràng. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba còn học được của Khỉ Đuôi Xoắn rất nhiều cách 
tiến nhanh torng rừng già. Từ cây này đu sang cây khác, bằng cách nào mới đu đi xa nhất; khi 
tóm tay váo cành cây hoặc dây mây bị tuột tau, làm sao mới giữ được thăng bằng, làm thế nào 
mới tóm được một cành cây khác ngay lập tức. Hơn nữa, được Khỉ Đuôi Xoắn dẫn đường, đoạn 
đường họ ổi trong rừng Than Thở gần như là đoạn an toàn nhất, bình ổn nhất kể từ lúc bắt đầu 
cuộc băng rừng tới giờ. Bởi Khỉ Đuôi Xoắn biết rõ trong rừng già này, đâu là đất chết, đâu là 
lãnh địa của bọn thú ăn thịt khổng lồ, đâu là nơi nghỉ ngơi của một số loài động vật có thể đụng 
độ, nên lần nào cũng tránh đi trước được, có thể nói chẳng khác nào đi qua một đường hầm an 
toàn vậy. 


Ba tiếng sau, chặng đường nhắn ngủi có hướng đạo viên cuối cùng cũng kết thúc. Khỉ Đuôi 
Xoắn khoa tau múa chân ý nói bọn họ đã ra khỏi rừng Than Thở, rồi hỏi xem mấy người bọn 
Trác Mộc Cường Ba có cần mình tiếp tục dẫn đường nữa không. Trác Mộc Cường Ba va Ba 
Tang cũng dùng tay ra hiệu bày tỏ sự cảm tạ, đồng thời cũng bày tỏ quyết tâm muốn dựa vào 
chính mình chinh phục rừng xanh. Từ biệt Khi Đuôi Xoắn, bốn người lại hướng về mục tiêu của 
mình, đặt chân lên một hành trình mới. 


Ra khỏi rừng Than Thở, không hiểu vì sao, sâu thắm trong nội tâm bốn người đều như vừa trút 


Trang 327/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được gánh nặng, nói gì thì nói, khu cấm địa của người Kukuer đối với những kẻ không phải là cư 
dân của rừng già như họ, e là còn nguy hiểm hơn quân du kích nhiều. Quân du kích thì dù sao 
cũng là con người, chỉ cần là người, thì sẽ tư duy và hành động theo cách của con người, cũng 
tức là có sơ hở của con người. Nhưng nếu là sâu trong rừng già mà ta hoàn toàn không quen 
thuộc, có trời mới biết cạm bẫy sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu, hoặc giả lại gặp phải loài động vật 
nào đó ta chưa từng biết đến, đáng sợ nhất chính là gặp phải lũ động vật tấn công theo kiểu bầu 
đàn ồ ạt như bọn ong sát nhân lần trước. Bốn người băng qua một khoảng rừng cây, gặp phải 
một con sông khá rộng, liền lập tức bắt tay đóng một cái bè gỗ chắc chắn, trước khi quân du 
kích kịp nhận ra, bọn họ phải rời khỏi vòng vâu của chúng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 


Rừng rậm ở đây đã khác khá nhiều so với vùng rừng rậm họ vượt qua trước đó, cây nhiều hơn, 
rừng rậm rạp hơn, vô số câu cối vì tranh giành không gian sinh tổn, mà vươn cành lá ra hết phía 
bờ sông, nhìn như mái hiên che mưa, chỉ để lại một dải có ánh sáng chiếu xuống ở giữa sông. 
Ba Tang chống sào, Trác Mộc Cường Ba cầm viên đá Babatou tặng, chăm chú xem xét dưới 
ánh mặt trời, Đó là một miếng đá màu hổ phách, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá màu 
hổ phách, thoạt nhìn thì chẳng khác gì một viên đá bình thường cả, khi tiếp xúc thì thấu trơn 
nhẫn ấm nhuận. Trên viên đá có các vòng hoa văn màu đen, hơn nữa bản thân viên đá này 
cũng phát ra anh sáng, vừa rồi đi trong rừng gã đã cảm thấy, viên đá này đeo trên người trông 
vô cùng nổi bật. 


"Hây, đây là của cô Babatou tặng đó, nhìn thấy có vẻ rất đặt biệt, cậu thử xem đi. " Trác Mộc 
Cường Ba cởi viên đá xuống, đưa cho Trương Lập. Trương Lập cầm nó trong tay ước chừng, rồi 
lại lấu móng tay vạch vạch, kinh ngạc thốt lên: " Đây là đá gì vậy? Cảm giác rất nhẹ, nhưng hình 
như độ cứng lại rất cao. A, không biết loại đá này có hàm ý đặc biệt gì không đây nhỉ? " Nói 
đoạn, anh lại giơ mẫu đá lên cao hướng về phía mặt trời để quan sát các hoa văn lưu động trên 
đó. 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười điểm đạm, đáp: " Chắc là một loại đá để chúc phúc hay chúc mau 
mắn gì đó thôi, chúng ta mới quen biết họ được hai ba ngày, lấy đâu ra ý nghĩa đặt biệt gì chứ. 
Cậu nói như vậu, ai đó mà nghe được thì sẽ giận đó." 


Nhạc Dương nói: " Đưa tôi xem với." Trương Lập vùng vằng tay, nói: " Sao phải đưa cho cậu? ” 


Không gian trên bè gỗ vốn đã không lớn, Nhạc Dương chỉ vươn tay một cái đã chộp được tay 
Trương Lập, Trương Lập liền hơi nghiêng người, chìa tay ra phía ngoài bè gỗ, nói: " Làm cái gì 
vậy, muốn cướp hả? " 


"Âu, lúc này mà các cậu còn đùa được hả? cần thận làm rơi đấy, nếu để rơi xuống sông thì cậu 
phải nhảy xuống vớt lên cho tôi đó." Trác Mộc Cường Ba lên tiếng can ngăn. 


Trương Lập cười hì hì: " Yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia, tôi không sơ ý thế đâu. Không đưa cho 
cậu đấy..." nhín phía sau lưng Trương Lập, cảnh báo: " Cần thận sau lưng." Trương Lập không 
quay đầu lại, còn cười cười: " Trò vớ vấn nàu mà cũng muốn gạt tôi hả." Lời còn chưa dứt, một 
cơn gió mạnh đã táp qua mặt đau rát, anh chàng còn chưa kịp mở mắt ra, mu bàn tay đã đau 
nhói lên điếng cả người, mấy ngón tau đang giữ viên đá không khỏi lơi ra. 


Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương chỉ thấy một con chim trông giống chim cắt từ trên cao đột 
nhiên lao xuống, con chưa nhìn rõ thì đã thấy tay Trương Lập bị thương, để viên đá rơi xuống 
thì bè đã đi được hai ba mét rồi. Trác Mộc Cường Ba có ý nhảy xuống mò lên, thì chợt nhận ra 


Trang 328/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


con chim cắt kia dã đảo một vòng tuyệt đẹp trên cao, tiếp tục bổ xuống phía viên đá, đồng thời 
hai chân quặp lại, trước khi viên đá kịp chìm hẳn đã quắp lấu sợi dây vải đeo nó, lướt qua mặt 
sông, chớp mắt cái đã biến mất trong rừng cây rồi. 


Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, mấy người đều chỉ có thể nhìn thấy nó diễn ra 
chứ không ai kịp phản ứng gì cả. Trương Lập giờ mới mở mắt, lại còn chớp chớp mạnh, trận gió 
sượt qua mặt lúc nãy làm anh chảy cả nước mắt, thốt lên: "Thôi chết, viên đá! " Đến lúc quay 
đầu lại nhìn thì đã chẳng thấu gì nữa. 


Ba Tang đang điều khiển bè gỗ nên không nhìn rõ, còn Nhạc Dương hỏi: "Chim gì vậy, thể hình 
nhỏ thế, chắc không phải đại bàng châu Mỹ nhỉ.”Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía rừng cây, chỉ 
nói: "Tốc độ nanhh như vậu, có thể là chim cắt châu Mỹ cũng nên, chỉ có điều nanhh quá, cũng 
chưa nhìn rõ được hình dáng nó thế nào. Nó đã bay vào rừng, xem ra muốn tìm lại viên đá ấy là 
không thể rồi." 


Trương Lập áy náy nói: "Xin lỗi nhé, tôi không....không... " 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Ừm, bỏ đi, điều khiến tôi thấy kỳ lạ là, tại sao con chim ấy lại đột 
nhiên tấn công cậu nhỉ? Rõ ràng nó bị viên đá thu hút, lẽ nào viên đá ấy có điểm gì đặt biệt? " 


Ba Tang nói: " Có thể là ánh sáng, có rất nhiều loài chim thích thu thập các thứ sáng lấp lánh, 
vừa rồi Trương Lập giơ lên phía mặt trời quan sát, ánh sáng lấp lóa của viên đá đã làm con chim 
nàu chú Ú cũng nên." Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng cũng chẳng ra kết quả gì. 


Trên một tán cây trong rừng, cặp mắt Soares sáng bừng lên, con chim ưng Caracara lúc nãy giờ 
đã đậu trên vai y, đảo mắt nhìn quanh, Soares cảm chắc viên đá màu hổ phách trong tay, cười 
đắc ý: " Không ngờ lại chẳng tốn chút công sức nào, có viên đá tượng trưng cho sự đính ước 
này, ta có thể tự do ra vào lãnh địa của bọn ăn thịt người rồi. Nếu mấy năm trước cung kiếm 
được thứ này, thì đâu đến nỗi mất bao nhiêu nhân thủ trong tay bọn mọi rợ kia chứ. Một lũ ngu 
xuấn, sao lại không ngừng đi sâu vào rừng Than Thở thế kia, rõ ràng là đã ra khỏi rồi cơ mà, rốt 
cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ chúng cũng muốn băng qua cấm địa, đi thẳng tới 
nơi ấy ư! Bọn chúng có biết gì đâu, sao lại thế được nhỉ...xem ra Merkin nói không sai chút nào, 
đi theo đám người này, đích thực là sẽ có không ít niềm vưi bất ngời ” 


Cùng lúc đó, ở cứ điểm của quân du kích gần lãnh địa người Kukuer, Gonzales nổi giận nói: " 
Cái gì hả! Bọn chúng đã đi rồi, đi lúc nào? Đi đường nào? Rừng Than Thở hả! Mẹ cha chúng nó, 
bọn này không cần mạng nữa hải " Y chợt nghĩ ra điều gì đó, bàng hoàng tỉnh ngộ, chụp lấy cổ 
áo Basaka quát lên: " Mày nói xem, Thành phố Vàng có phải bị chôn vùi trong rừng Than Thở 
hay không? ” 


Basaka bị thượng cấp tóm suýt ngạt thở, khó khăn lằm mới thốt được ra tiếng: " Có...có khả 
năng. Chúng ta... chúng ta, sao chúng ta không nghĩ đến nhỉ? " Gonzales buông tay, Basaka giờ 
mới thở được, vội nói: " Rừng Than Thở là vùng giáp giới mà chúng ta tương đối kiêng dè, hơn 
nữa lại bị các bộ lạc nguyên thủy cuối cùng còn sót lại chiếm cứ, cộng với truyền thuyết thần bí 
và các lời nguyên, nên mặc dù cũng có các đội thám hiểm quy mô nhỏ vào đó rồi, nhưng xưa 
nay chưa có ai sống trở ra cả. chúng ta bị lũ người dã man và lời nguyền rủa của nó làm cho sợ 
hãi, nhưng bên trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì, thì chúng ta cũng đâu có biết chứ." 


"Ưm, " Gonzales chống cằm, đôi mắt sắc bén như loài diều hâu không ngừng chớp nháy, hồi lâu 


Trang 329/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sau, mới cất tiếng, "nhưng chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, lại không có bản đồ, mạo hiểm 
đi vào rừng Than Thở thì thực quá nguy hiểm. Báo cho các nhóm khác đi, để chúng mở đường 
trước. 


"AI " Basaka tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi, "Nhưng mà, đội trưởng, tại sao chúng ta phải mở 
đường cho chúng ta chứ? ” 


Gonzales cười gian xảo: " Có lợi trước mắt, tự nhiên là có liều mạng đi làm. Nếu chúng biết bí 
mật của Thành phố Vàng chính là ở trong rừng Than Thở, vậy thì dù phía trước có là địa ngục 
bọn chúng cũng bất chấp thôi." 


Basaka lại nói: "Vậu...nhỡ để chúng phát hiện ra kho báu trước thì sao? " 


Gonzales hừ một tiếng: " Rừng Than Thở dễ băng qua như thế sao? Đùa à, đợi chúng tìm thấy 
Thành phố Vàng thì e là cũng hao binh tổn tướng quá nửa rồi. Lúc ấu chúng ta xuất hiện giúp 
chúng vận chuyển hàng hóa, tao nghĩ là chắc cũng không ai phản đối đâu." Nói đoạn, y đắc ú 
đung đưa họng súng trong taU. 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đi xuôi dòng sông, đợi cho thể lực hồi phục, lại lên bờ vào 
rừng. Để đi nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của quân du kích, bọn họ hoàn toàn không săn 
bắt da thú làm thức ăn, mà trực tiếp dùng các thực phẩm dinh dưỡng hỗn hợp đã mua từ trước, 
bao gồm các thực phẩm dành cho phi hành gia, hoặc nước dinh dưỡng tiêm thẳng vào ven. Cứ 
như vậy lặp đi lặp lại, ngàu hôm đó cũng không biết cả bọn đã đi được bao xa, nhưng không hề 
bị nhóm du kích nào truy đuổi, bốn người cho rằng cực khổ một chút cũng rất đáng. Cứ theo tốc 
độ này, ngày mai là họ có thể thoát khỏi vòng vây, đi thẳng tới nhánh sông chính của dòng 
Putumavo, từ đó xuôi dòng đến Gupi rồi vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Peru, tiến hết tốc lực 
tới Pantuoha, xuôi dòng Napo thẳng đến Saint Marv luôn. 


Tính toán xong xuôi, lại bôn ba cả một ngày trời, bốn người cho rằng, lần này đã có thể ngủ một 
giấc ngon trong rừng được rồi. Bọn họ ra khỏi vùng câu cối rậm rạp, chuẩn bị chọn một chỗ gần 
bờ suối để dựng trại qua đêm. Phía trước có một dòng suối, bùn đất xung quanh vừa ướt vừa 
mềm, địa hình không khác một bãi bùn ven biển là mấy. Trương Lập đang định vươn vai cho 
bớt mệt mỏi, Ba Tang đột nhiên vung tay lên ra hiệu phía trước có chuyện. Bốn người nấp sau 
gốc cây ghé mắt ra nhìn, chỉ thấy một người đang úp mặt xuống bãi bùn, một tay vươn thẳng, 
một tay gấp lại, hai chân cũng cong lại, trên mặt đất vẫn còn một vệt kéo dài, cách đấu mười 
mấy mét là một cái túi ruột tượng dài hẹp, xem ra là người này đã bò tới được đây, nhưng vì thể 
lực không thể cầm cự nổi nữa nên đã ngã xuống. Trác Mộc Cường Ba nói với Nhạc Dương: " Đi 
xem đi, cần thận có mai phục." 


Nhạc Dương vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định chắc chắn 
không có gì nguy hiểm, mới rảo chân bước tới, đột nhiên quay lai nói với mấy người trong rừng: 
"Là Seanl ” 


Ba người còn lại xác định không có nguy cơ, cũng vây lại, mặc dù người bị thương quần áo rách 
rưới, nhưng mái tóc bạch kim kia thì chỉ nhìn thoáng cái là nhận ra được ngay. Nhạc Dương đã 
lật Sean lại, đặt tay sờ động mạch cổ anh ta, rồi phán đoán: " Vẫn còn sống, nhưng mạch đập 
nanhh lằm." Trương Lập rờ rờ trán nói tiếp: " Trán nóng quá." Ba Tang gật đầu: " Sắc mặt đỏ 
hồng, hơi thở gấp gáp, trúng độc rồi. " Trác Mộc Cường Ba cầm bao ruột tượng kia lên, thứ bên 
có góc cạnh gồ ghề, nhưng gã cũng không mở ra xem. 


Trang 330/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập tìm trong túi mấy thứ thuốc tiêm giải độc thường dùng, nhưng bị Trác Mộc Cường 
Ba cản lại, nói: " Thuốc giải độc bản thân đã có độc tính nhất định, chưa làm rõ người ta trúng 
độc thì không thể dùng bừa bãi được." 


Nhạc Dương vạch ụ phục Sean ra, cẩn thận quan sát gót chân, sau gáy và các nơi khác trên 
người rồi nói: " Không có vết thương nào rõ rệt, không phải bị cắn. Cũng không có vết sưng, 
chắc không liên quan gì đến lũ côn trùng đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: "Mọi người nhìn nét mặt anh ta mà xem, gương mặt thấp 
thoáng như đang cười, nhìn vệt anh ta bò thì cũng là bò thẳng một mạch tới đâu. Nếu Sean là 
một nhà thám hiểm có kinh nghiệm phong phú, nhất định đã biết mình trúng độc, cũng có 
nghĩa là ở xung quanh đây có thứ gì đó giải độc cho anh ta được. " 


Trương Lập đưa mắt nhìn quanh quất, nói: ” Ơ đây, ngoài nước ra thì còn gì nữa đâu, cả một 
cọng cỏ cũng chẳng có nữa, có thứ gì giải độc được chứ? Nước à? " 


Nhạc Dương lắc đầu: " Không, quỹ đạo bò của anh ta rõ ràng là hơi nghiêng, nếu cần nước, thì 
bò thẳng một mạch không phải tốt hơn sao, rõ ràng không phải anh ta muốn lấy nước sông, 
nhưng ở đâu đúng là chẳng có thứ gì khác mà, chẳng lẽ thuốc giải mà anh ta muốn bị nước sông 
cuốn trôi đi rồi chắc? Hay đó là loài vật nào đó, đã bỏ chạy rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, thấy phía thượng du con 
sông, cách bọn họ chưa đầy trăm mét có một đàn khỉ nhện, mặc dù bọn khỉ cũng đang cảnh 
giác nhìn chằm chằm mấy người, nhưng lại không bỏ chạy mất tăm mất tích như lũ khi nhện ở 
nơi khác, mà chỉ đứng đó nhìn. Trong đàn khỉ còn đứng lẫn cả mấy con chim, ngoài ra còn một 
vài động vật khác nữa, trên bãi sông nhỏ xíu mà lại tụ tập nhiều động vật như vậy, quả thực cũng 
hơi kỳ lạ. Lúc này, một con lợn rừng chui ra làm đám thú nhỏ giật mình kinh hãi, nhao nhao lùi 
về sau, nhưng chỉ lùi được vài bước, chúng lại từ từ quây lại, có mấy con khỉ táo gan còn ném 
các thứ xuống đầu con lợn, không ngờ đã đuổi con vật to tướng ấy trở vào trong rừng. 


Trác Mộc Cường Ba lại càng thêm nghi hoặc, bãi sông này đích thực là không có gì cả, tại sao 
bọn thú nhỏ này lại tụ tập ở đây mà không chịu tản đi? Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của gã cũng 
bắt được chỗ vi diệu bên trong. Một con khỉ nhện nhỏ, được bầy khỉ nhện trưởng thành bảo vệ, 
đang lè lưỡi liếm mặt đất! 


" Là bùn! " Nhạc Dương cả quyết suy luận. Anh lần theo vệt bò của Sean tiến thêm mấy bước 
nữa, chỉ thấu màu bùn trên bãi đã dần biến đổi, từ màu xám trong dần chuyển thành dạng bùn 
nhão đỏ quạch. Nhạc Dương vốc một vốc lên, cầm vê vê trên tau, Trương Lập nghỉ hoặc hỏi: " 
Cái thứ này ăn được không đấy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: " Không biết, chỉ còn cách liều một phen thôi, thử đi. Nào, lấy ít 
nước. " 


Họ lấy nước hòa tan bùn đỏ ra, khuấy đều lên rồi cho Sean uống từng chút một, quan sát nửa 
tiếng đồng hồ, thấu hơi thở của anh ta đã bình ổn trở lại, sắc mặt cũng bớt đỏ hơn. Ba Tang liền 
nói: " Có hiệu quả đấy. Nhưng mà, sao thằng cha này lại bị thế nhỉ, mà sao hắn chạy tới đâu 
được? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng ta bị mai phục, làm sao biết được có phải bọn họ cũng gặp 


Trang 331/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện không, đợi anh ta tỉnh lại rồi hỏi xem sao." 


Bốn người vốn tưởng rằng đêm đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh địa của người Kukuer không bị 
quân du kích đuổi giết, có thể ngủ một giấc yên bình, nhưng giờ lại thêm một kẻ trúng độc bất 
tỉnh nhân sự, thế nào cũng cần người chăm sóc, Nhạc Dương cảm khái thở dài: " Xem ra muốn 
ngủ một giấc tử tế trong rừng già nàu cũng là chuyện không dễ chút nào đâu! " 


Đêm buông xuống, Nhạc Dương hỏi: " Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn ba ngày thời gian 
phải không? Ba ngày này có thể đến được Saint Mary không nhỉ? " 


Trương Lập cười cười: " Cậu còn hỏi được câu này cơ à, kẻ từ đầu vẫn muốn làm biếng ở lại chỗ 
người Kukuer không chịu đi, chẳng phải là cậu ha sao? " 


Nhạc Dương cũng cười cười mắng lại: " Đừng có mà nói bậy, tại vết thương của Cường Ba thiếu 
gia chưa khỏi hẳn, chúng ta mới ở lại thêm hai ngày thôi, bảo tôi muốn làm biếng ở lại chỗ 
người Kukuer....Cường Ba thiếu gia, tôi nói cho anh biết nhé, cái anh Trương Lập này, vừa mới 
đến chỗ của người Kukuer, hai mắt đã sáng rực, nước dãi chảy đầm đìa rồi, suýt chút nữa là chảu 
cả máu cam luôn nữa đó.Dựa theo sự quan sát của tôi, lúc chúng ta rời khỏi đó, tỷ lệ ngoảnh đầu 
nhìn lại của anh ta là cao nhất, bình quân mỗi phút lên tới hai mươi tám lần, tôi thấy, nếu nói 
người nào muốn ở lại chỗ người Kukuer nhất, anh ta phải xếp hàng đầu đấu! " 


Trương Lập thốt: " Cậu nhìn thấu tôi quay đầu lúc nào? Đây chẳng phải vu cáo thì là gì? Biểu 
hiện của cậu lúc tới chỗ người Kukuer thì tết chắc? Tôi thấy cậu ăn như heo ấy." 


Giọng nói lạnh lùng của Ba Tang cất lên: " Đừng cãi nữa, đi thì cũng đi rồi, có gì mà tranh với 
cãi chứ." Hai người liền nín bặt. 

Trác Mộc Cường Ba nói: " Nếu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn buôn ma túy và quân du 
kích, không cần ấn nấp lần trốn, một mạch xuôi dòng, tốc độ của chúng ta có thể tăng lên gấp 
ba lần. Dốc hết toàn lực, chắc là ba ngày sau cũng đến được Saint Marv đấy, bất kể thế nào, 
chúng ta cũng phải hoàn thành kỳ khảo hạch này, nhất định không thể để bà chằn Lữ Cánh 
Nam đó mượn cớ gì nữa. Tất cả chúng ta phải cùng cố gắng, nếu không thể hoàn thành khảo 
hạch đúng thời hạn, mà nhóm của thầy giáo lại thuận lợi thực hiện được, tạm không nói đến 
chuyện có thể tiếp cận với tư liệu liên quan tới Bạc Ba La thần miếu hay không, nỗi mất mặt 
này đã....đủ cho chúng ta tìm kẽ đất mà chui xuống." 


Trương Lập nói: " Ứm, chúng ta người khoẻ ngựa khoẻ, bọn họ đều là ông già phụ nữ vếu ớt, 
cho dù không tranh giành thể diện, thì cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ, không thể tiếp tục 
kéo dài lịch sử thất bại này mãi được." 


Nhạc Dương nhìn Sean đang hôn mê nói: " Nhưng mà, còn anh ta thì sao? ” 
Trác Mộc Cường Ba đáp: " Cho uống thêm một lần bùn nữa, xem tình hình thế nào." 


Nhạc Dương lắc đảu: " Ý tôi là, nếu ngàu mai Sean tỉnh lại, hoặc là không có gì tiến triển, chúng 
ta sẽ làm gì? " 


Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay: " Đưa anh ta theo." 


Trương Lập và Nhạc Dương đều không lên tiếng, chỉ khẽ gật gật đầu, Ba Tang mở miệng, 


Trang 332/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dường như định nói gì đó, lại ngoảnh đầu liếc nhìn Sean một cái, cuối cùng cũng nuốt hơi 
xuống, quay sang một bên, khàn khàn giọng lầm bẩm. Nhạc Dương tai thính, nghe rõ Ba Tang 
đang thấp giọng nói: " Tự chuốc phiền phức." 


Đến đêm, họ lại cho Sean uống thêm nửa bát nước bùn, sau đó thì không có chuyện gì xảy ra 
nữa, mãi tới nửa đêm mới nghe thấy một hai tiếng gầm gừ quái dị. Sau nàu nghe người thức 
canh đêm là Trương Lập kể, hình như anh chàng nhìn thấy con gì đó giống như con báo cũng 
đến bãi sông đó, nhưng nó không lại gần họ, nên chẳng biết được có phải là báo châu Mỹ hay 
không. 


Sáng sớm ngày thứ hai, Sean đã khôi phục thần trí, anh ta tự nhiên là có cảm giác như được tái 
sinh, nói những câu cảm kích đến rơi nước mắt gì gì đó. Nghe giọng kể kích động của anh ta, 
bọn Trác Mộc Cường Ba mới hiểu được đại khái. Hôm đó, vừa chia tay với bốn người bọn Trác 
Mộc Cường Ba chưa lâu, bọn họ lại gặp phải một tiểu đội quân du kích khác, không biết tên 
hướng đạo kia có phải đã dùng ám hiệu gì không mà đám du kích vừa thấy họ là đã tấn công 
luôn, rồi bắt sống toàn bộ. Còn tên Mark kia thì không ở cùng họ, chắc là lúc đó hằn đã khai ra 
hành tung của bọn Trác Mộc Cường Ba. Sau đó thì bọn họ được đưa tới một nơi bí mật, theo sự 
quan sát của Sean, nơi đó nhất định là một nhà tù trong rừng của quân du kích, vì khắp nơi chỗ 
nào cũng có cũi gỗ rải rác, có cái ngâm một nửa trong nước, có cái lại treo lơ lửng trên không, 
Sean và mấy người cùng đoàn bị nhốt ở đó. Người của quân du kích nói sẽ liên hệ với lãnh sự 
quán các nước, đến đúng thời điểm tự nhiên sẽ thả họ ra, nhưng mấy tên đó không ngờ rằng 
Sean biết một ít tiếng Quechua, nghe được từ miệng đám lính biết rằng toàn bộ bọn họ đều sẽ 
bị xử tử. Anh ta và các bạn đồng hành đã tìm đủ mọi cách, liều mạng chạy khỏi nhà tù, không 
ngờ hành động bị phát hiện, không ít người đã bị bắt trở lại, hoặc bắn chết ngay tại chỗ. Sean 
chạy bừa vào rừng, dựa vào kinh nghiệm dã ngoại mấy lần thoát khỏi quân du kích truy sát, chỉ 
có điều do không có công cụ, lúc chạy trốn lại quá vội vàng, vấn để thức ăn mấy ngày nay là một 
khảo nghiệm lớn với anh ta. Trước tiên là chỉ uống nước, cầm cự được một ngày rưỡi, cuối cùng 
đói quá, anh ta đành phải bắt một ít nhện, thằn lằn mà ăn sống, mấy ngày nay quả thực vô cùng 
gian khổ. 


2 


Nhìn dáng điệu của Sean lúc này cũng có thể nhận ra, " vô cùng gian khổ" mà anh ta nói, kỳ 
thực không đủ để miêu tả một phần mười những gì anh ta đã gặp phải. Trác Mộc Cường Ba 
thậm chí còn nghĩ, nếu mình chỉ có một người, lại không có bất cứ công cụ gì, thật không biết 
có thể sống nổi trong rừng già nàu một ngày hay không, chỉ riêng chuyện ăn sống lũ nhện lông, 
thần lằn xanh kia, gã đã tự thấu mình tuuệt đối chẳng thể làm được rồi. 


+1 


Sean gượng cười nói: " Tôi vốn cũng biết thứ nào ăn được, thật không ngờ vẫn bị trúng độc. 
Những tưởng sắp bò đến vùng đầm muối, nhưng không còn chút hơi sức nào nữa, nếu không 
phải các anh kịp thời tới nơi, e là giờ này tôi đã nằm trong bụng lũ động vật ăn xác thối mất rồi." 


Nhạc Dương không nén nổi hưng phấn, hỏi: " Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao anh trúng 
độc? Bùn đất ở đó sao lại giải độc được? " 


Hướng đạo viên biết tuốt 


Sean chậm rãi giải thích: " Một số loài động vật ở đây đã ăn quả hoặc hạt hay lá của một loài 
thực vật nào đó trong thời gian dài, mà thực vật ở đây thì đa phần đều chứa độc tố, những độc 
tố nàu dần dần tích tụ lại trong cơ thể lũ động vật đó. Còn lũ nhện, thằn lằn mà tôi ăn lại ăn các 


Trang 333/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


loài động vật có độc tố kia, vì vậu bọn chúng cũng trở thành động vật mang độc tố rồi, kết quả 
là, nếu ăn quá nhiều, tôi cũng bị trúng độc thôi. " 

Anh ta phóng mắt nhìn ra xa, phía đó có một con chim bụng có hai màu đen trắng đang mổ 
thức ăn: "Nhìn thấy con trĩ mào kia không, nó cũng đến đây tìm thuốc giải độc đấu. Trĩ mào là 
loài ăn lá câu, những động vật loài này thường chỉ chọn ăn lá non để để phòng trúng độc. 
Nhưng kể cả lá non thì cũng vẫn rất nguy hiểm, thế nên trĩ mào đã đối phó cách khác- ăn thêm 
bùn đất. Đầm muối ở đây có thể trung hòa và tiêu diệt độc tố, đây chính là sự kỳ diệu của tự 
nhiên đấy, vạn vật bổ trợ cho nhau, nhưng cũng khắc chế lẫn nhau." 


Bọn Trác Mộc Cường Ba giờ mới biết, thì ra con chim đó tên là trĩ mào. 


Sean lại nói: " Lần này thật cảm ơn các anh đã cứu mạng tôi, nhưng tôi đang bị quân du kích 
truy đuổ, còn các anh cũng có chuyện phải làm đúng không? Chỉ cần cho tôi thức ăn đủ cho 
một ngày, không, nửa ngày cũng đủ rồi, đừng vì tôi mà làm lỡ hành trình của các anh." 


Trương Lập nói: " Đùng nói vậy nữa chứ, anh đã cảm ơn mấy chục lần rồi còn gì, chúng tôi 
không phài bọn người máu lạnh như quân du kích đâu. Bây giờ sức khoẻ anh vẫn chưa hoàn 
toàn khôi phục, dù kinh nghiệm trong rừng của anh phong phú đến đâu, nhưng chỉ có mỗt một 
thân một mình, làm sao sống sót ra khỏi đâu được chứ." Nói đoạn, anh liền đưa mắt liếc sang 
chỗ Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói tiếp: " Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi, ít nhiều gì cũng trông 
chừng nhau được. Kinh nghiệm đi rừng của chúng tôi không nhiều như anh, còn phải nhờ anh 
giúp nhiều điều đó." Mấy người bọn Ba Tang biết gã nói vậy là để Sean yên tâm đi cùng họ, nên 
cũng không có ý kiến gì. 


Sean chân chừ giây lát, rồi nói: "Nhưng mà..." 


Trác Mộc Cường Ba kéo anh ta khỏi chiếc võng: "Không nhưng nhị gì cả, đằng nào chúng ta 
cũng đều bị quân du kích truy đuổi, cũng đều muốn rời khỏi khu rừng này, không có lý do gì lại 
không đi cùng nhau cả. Chúng ta từ đây đi xuôi dòng, chẳng mấy sẽ tới nhánh chính của sông 
Putumavo thôi. " 

Bè gỗ nhanh chóng được kết xong, giờ từ bốn đã thành năm người đồng hành, đi xuôi dòng 
nước. Bốn người nói chuyện với Sean, mới biết được một số chuyện của anh ta. Thì ra Sean vốn 
là luật sư, làm việc ở London, thu nhập cũng khá, trong một vụ án tranh đoạt quyền thừa kế hết 
sức lụ kỳ, Sean kinh ngạc phát hiện ra, trong bức cổ họa mà mấy người thừa kế tranh đoạt kia 
ấn chứa một tấm bản đồ di tích cổ. Sau đó anh ta bắt đầu mê môn khảo sát di tích cổ này. Mới 
đầu thì chỉ đi quanh quanh các thành trì cổ ở châu Âu, rồi từ sau khi trở về từ châu Phi lần thứ 
ba, gặp được những người cùng sở thích khác, vậy là anh ta dứt khoát bỏ luôn nghề luật sư, 
chuyên môn đi khắp nơi khảo sát các di tích lịch sử. 


Anh ta đã đến Kim tự tháp, Thung lũng các vị vua ở Ai Cập; tới đền thờ La Mã, di tích ngọn hải 
đăng Alexandria; cũng nghiên cứu qua đảo Phục Sinh, đảo Crete; cả rừng Amazon này, anh ta 
cũng đến mười mấy lần rồi, có thể nói là tương đối thông thuộc, chỉ có điều vùng thượng du 
sông Amazon thuộc lãnh thổ hai nước Colombia, Ecuador này thì mới lần đầu đặt chân đến. 


Trong những nơi làm anh ta mê đắm nhất phải kể đến văn minh Mava đầu tiên, mấy ngàn tòa 


Trang 334/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thành cổ đã trải nghìn năm lịch sử, giờ vẫn được rừng già che giấu, những cung điện huy hoàng 
đó thừa sức so sánh với đền thần của đế chế La Mã. Kim tự tháp Ai Cập, và đều làm Sean cảm 
thán nhất chính là số lượng và quy mô của những di chỉ này. Lịch sử nhấn chìm một đế quốc, 
nhưng những thành quách và cung điện kia sẽ ghi chép lịch sử của đế quốc đó lại, nền văn minh 
không hẻ biến mất, chẳng qua chỉ là truyền cho đời sau dưới một hình thức khác mà thôi. Còn 
Trung Quốc, thì anh ta mới chỉ đến Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, chỉ riêng trường thành 
đã đủ cho anh ta biết nền văn minh đã đứng sừng sững năm nghìn năm nay là thế nào. Sean 
nói, nếu có cơ hội nhất định anh ta sẽ trở lại Trung Quốc. Khi nghe cả bốn người đều đến từ 
Tâu Tạng, anh ta nói cũng biết Tây Tạng, biết ở đó có Đại Tuyết Sơn. 


Sean cũng hỏi về hành trình của bọn Trác Mộc Cường Ba, gã liền thành thực trả lời, bọn gã 
tham gia một cuộc huấn luyện đặc biệt, lần băng qua rừng rậm nguyên sinh này chính là một nội 
dung trong khóa huấn luyện đó. Sean lấy làm kinh ngạc, truy vấn xem rốt cuộc là huấn luyện 
kiểu gì mà lại khó khăn đến thế, hơn nữa số người còn ít như vậu, so với đám dân " phượt" bọn 
họ thì còn điên cuồng hơn gấp bội. 


Thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ khó xử, Sean lập tức không hỏi xem sau khi chia tay với 
bọn Trác Mộc Cường Ba đã gặp chuyện gì, tại sao không thấu vũ khí đâu nữa. Khi nghe Nhạc 
Dương kể những chuyện kinh hồn bạt vía họ gặp phải, rồi sau đó được người Kukuer, cứu, Sean 
kinh ngạc kêu lên: ” Người Kukuer? ” 


Nhạc Dương gật đầu đáp: " Phài, sao vậy, anh cũng nghe đến họ rồi à? " 
Sean lắc đầu: " Không, tôi chưa bao giờ nghe đến cả." 
Trương Lập nói: ” Giọng anh ngạc nhiên thế cơ mà, sao vậy? " 


Sean nói: " Bởi vì cách phát âm đó. Các anh có biết người Mawa sùng bái nhất là vị thần nào 
không? Thần Rắn Mưa, người Mava gọi là Kukulcan, các anh thử nghe xem, hai âm này nghe 
thật giống nhau, không biết có phải là trùng hợp hay không nữa.” 


"Kukuer, Kukulcan...." Nhạc Dương lặp đi lặp lại để so sánh, cảm giác đúng là hết sức giống. 
Trương Lập nói: " Vậy thì họ không phải là hậu duệ của người Anh điêng, mà là hậu duệ của 
người Mawa rồi. " 


Sean nói: " Có lẽ vậu, tuy rằng bây giờ vẫn còn khá nhiều hậu duệ của người Mava, bọn họ sống 
tản mát trong các bộ lạc thiểu số, nhưng hầu hết đều ở rừng rậm Trung Mỹ, hoặc là có mấu 
nhánh đã vượt qua dãy Andes để đến rừng Amazon. Thực ra, sau khi nền văn minh Mawa suụ 
bại, cũng có không ít hậu duệ của họ tản cư trong các bộ lạc Anh điêng, hoặc giả họ đã dung 
hòa lẫn nhau, dựa theo quy luật diễn hoá chủng tộc, rất có khả năng là họ cùng một tổ tiên. 
Phải rồi, họ thờ cúng thần gì vậy? " 


Ba Tang đáp: " Họ thờ nhiều thần lắm, hình như mỗi thứ đồ vật đều có thần riêng của mình, 
thần Ngô, thần Cỏ Tranh, ăn ở đi lại thứ gì cũng có thần hết. Các thần tương đối tôn quý thì có 
thần Kukuer, thần Kaax..." Sean cười cười, nói: " Vậy thì đúng rồi, thần Kaax là thần Rừng, thần 
Bảo vệ đất đai của người Mava." 


Trương Lập bổ sung thêm: " Còn có thần lợi hại hơn nữa cơ, gọi là Yi...vina...wena." 


"Gì...gì hả? Yi, na, we, na? " Sean chau màu. 


Trang 335/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói: " Đằng nào thì phát âm cũng quái đản lắm, không phải 
Yinawean thì cũng là Yinawea gì gì đấu." 


Sean dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lộ vẻ kinh ngạc: "Chằc không phải là thần Viracocha 1 
đấy chứ, nhưng đó là thần của người Inca cơ mà. Đợi chút đã, chẳng lẽ vì nguyên nhân địa lý mà 
họ đã dung hợp tín ngưỡng của cả hai nền văn minh lại? Không, những dân tộc cổ xưa nàu gần 
như là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, lẽ nào...bọn họ chính là một bước ngoặc 
trong lịch sử! Là hậu duệ của nền văn minh thần bí đó? " 


Thấy Sean cứ lầm bẩm một mình, Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi: " Sao vậu Sean? Anh 
nói nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao nghe được.” 


Sean giật mình sực tỉnh, nói: "Ứm, tôi nhớ ra rồi, chính là thân Viracocha. Tôi có biết, vị thần 
đó không liên quan tới văn minh Mavwa, ngược lại có liên quan tới nền văn minh Inca cổ ở đâu. 
Trong thần thoại Inca, thần Viracocha là Sáng Thủy thần, có thể nói là một vị thần đi lại trên 
thế gian, mặc dù có rất nhiều câu chuyện thần thoại đã cường điệu lên, nhưng đích thực là có 
một vị thần như vậy từng đến vùng đất này." Thấy điệu bộ như hiểu mà lại chẳng hiểu gì của 
bốn người, Sean liền xòe hai tay ra cười cười nói tiếp: " Như vậy nhé, tôi giải thích theo một 
hướng khác vậy, trong lịch sử của người Inca, thần Viracocha cũng giống như Thần Nông trong 
lịch sử Trung Quốc các bạn vậy." 


V6) Vậy tức là có một người như vậy thật, chẳng qua chỉ là ông ta quá thần thông quảng đại, nên 
mới thần hóa lên phải không. "Nhạc Dương nói xong lại nhớ ra điều gì đó, liền bổ sung tiếp: " 
Còn một thần tên là Ah Puch thì phải." 


Sean ngừng cười, nghiêm mặt nói: " Đâu không phải vị thần có thể tùy tiện nhắc đến được đâu, 
ông ấy là hóa thân của thần Mặt trời ở địa ngục. Người Maya cổ đại vẽ thần Mặt trời là là một 
thiếu niên anh tuấn và một ông già lưng gù mũi dài, biểu hiện hai mặt thiện ác của vị thần nàu. 
Khi ở trên thiên đường, đó là một thanh niên dễ mến; ở dưới địa ngục, là một ông già độc ác, 
chân thân hóa thành xương cốt, đây chính là vị thần bảo vệ địa ngục tầng thứ năm của người 
Mava, tượng trưng cho cái chết- Tử thần! " 


Nhạc Dương lè lưỡi nói: " Chẳng trách họ lại nói kiểu thần bí đáng sợ như vậu, thì ra là cấm địa 
của Tử thần." 


Sean không hiểu bèn hỏi: "Anh nói gì vậy? " 


Nhạc Dương giải thích: "Phía Tây lãnh địa của người Kukuer là rừng Than Thở, họ nói trong đó 
là nơi Tử thân đang uên nghỉ, vô số nhà thám hiểm đã vào mà chẳng ai ra khỏi đó cả." 


Sean lầm bẩm: "Rừng Than Thở, rừng Than Thở...rừng Than Thởi Anh nói là rừng Than Thở 
phải không? ". Suýt chút nữa thì anh ta đã nhảy cẵng lên. 


Nhạc Dương gật đầu: "Phải đó, bây giờ có lẽ chúng ta cũng đang đi men theo bìa rừng Than 
Thở đấy. Anh biết nơi nàu à? " 


Sean nói: "Á, tôi nhớ ra rồi, ông Anlika trong đoàn chúng tôi có bảo, vì vùng đất này nằm giữa 
khu biên giới ba nước Colombia, Ecuador và Peru, lại là nơi con sông Putumavo rẽ nhánh chằng 
chịt phức tạp nhất, từ rất lâu rồi ba nước trên vẫn chưa hoạch định được biên giới rõ ràng nên 


Trang 336/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khu vực này trở thành rừng nguyên sinh thần bí nhất, về sau lại có quân du kích và bọn buôn ma 
túy hoạt động, nên trạng thái nguyên sơ chưa bị tác động của con người vẫn được bảo tồn. Nghe 
đồn nơi đây không chỉ có nhiều động vật hung dữ, mà còn là khu vực cuối cùng có các bộ lạc ăn 
thịt người nữa. Tóm lại, tốt nhất là không nên đến đó thám hiểm làm gì." 


Trương Lập gật gật đảu: "Ừ, giải thích như vậy là rõ tại sao vùng này vẫn giữ được trạng thái 
nguyên thủy rồi." 


Trác Mộc Cường Ba lại kể sơ qua những chuyện mình gặp ở bộ lạc Kukuer.Sean nghe đến đoạn 
người Kukuer dùng kiến chữa độc cho Trác Mộc Cường Ba, liền gật gật đầu: "Rừng nhiệt đới 
nóng ẩm, có rất nhiều người dân bộ lạc bị phong thấp, nghe nói kiến trị phong thấp rất có hiệu 
quả, chỉ là tôi chưa nghe thấu dùng kiến trị phong thấp rất có hiệu quả, chỉ là tôi chưa nghe thấu 
dùng kiến giải độc bao giờ cả, hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. Đúng rồi, các anh không phải 
có một nhóm nữa... ` 


Trác Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm phượt của Sean ở 
chỗ người Kukuer. Sean rất quan tâm, liền hỏi han thêm về bốn người bạn gốc Á kia, Trác Mộc 
Cường Ba chỉ biết rất ít, nên không nói được gì nhiều. Thành ra cuối cùng Sean phải kể cho 
bọn Trác Mộc Cường Ba các bạn mình thế nào thế nào. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra, 
Sean hết sức sùng bái người gốc Á tên là Qite đã tổ chức chuuến đi lần này, cả người như Sean 
mà cũng tôn kính như vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. 


Nói chuyện một lúc, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: "Nhìn phía trước xem, có thứ gì trôi tới 
kìa? " 


Trương Lập nhổm người ra, nói: " Cái gì mà làm Cường Ba thiếu gia kinh ngạc thế, không phải 
là cá ăn thịt người đấy chứ? A, đó là...cá quủ 2 à? Amazon, không, sông Putumavo cũng có cá 
quở à? ” 


Phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài thượt bơi qua bè gỗ của họ, chỉ thấy thân cá bèn 
bẹt như cái đĩa, đường kính độ một mét, biên vây dập dờn quạt nước, toàn thân vàng óng có vằn 
vện màu đen phủ khắp, nhìn trông cũng hơi rợn người. 


Sean liếc nhìn, rồi mỉm cười giải thích: " Không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, 
có thể coi là họ hàng xa với cá quủ và cá đuối. Đừng nhìn những vằn vện giống da hổ da báo kia 
mà tưởng lầm, thực ra nó không chủ động tấn công người đâu, nhiều nơi còn nuôi làm cá cảnh 
nữa đó.” 


Trương Lập nói: " Thoạt nhìn đúng là cũng sợ ra phết, cá hoàng đế, đáng lẽ phải gọi là cá cọp 
thì đúng hơn, những vằn vện đó cứ như da hổ..." 


Sean nói: ” Không sai, nó còn một tên khác là cá cọp. Thực ra trong rừng nguvên sinh này, chỉ 
cần là những loài động vật thực vật có thể nhìn thấy được, mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm 
đến một nửa rồi, những thứ không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất. " 


Câu nói nàu gần như giống hệt những gì Babatou đã nói. Trác Mộc Cường Ba không khỏi 
ngoảnh đầu lại, hỏi: "Những thứ không thấy là ú gì? " 


Sean đáp: " Lấy ví dụ nhé, con cá hoàng đế châu Mỹ kia, nó ở đó, hình dáng như vậy, trừ phi là 
muốn ăn thịt nó, còn những loài động vật khác thì đã thấu nó từ trước rồi, hoặc là sớm tránh đi, 


Trang 337/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoặc là đã có chuẩn bị phòng ngự, cả con người cũng không ngoại lệ. Nhưng trong nước, còn có 
một loại cá gần như trong suốt, dài không quá mấy centimet, thân thể như con nòng nọc, vùng 
bụng có nang, bọn chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn, gọi là cá hút máu châu Mỹ. Khi 
các loài động vật lớn đến bờ sông uống nước hoặc tắm rửa, không để ý sẽ bị chúng bám vào, 
sau đó ngoác miệng ra mà hút máu. Còn một loại nữa thuộc loại cá nheo, là cá nheo ký sinh 
Amazon, cũng là một loài cá hết sức nhỏ. Bọn chúng thích chui vào qua đường sinh thực khí 
hoặc cơ quan bài tiết của động vật, rồi ăn sạch sẽ nội tạng bên trong. Loài cá đó làm phụ nữ các 
bộ lạc ở vùng Amazon này vô cùng khiếp sợ, nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng, nhất thiết phải 
đeo một thứ dụng cụ bảo vệ đặc biệt, bây giờ ở một số nơi vẫn còn bán những thứ đó đấy, có 
điều chỉ là dùng làm đồ lưu niệm mà thôi." 

Nhạc Dương không hiểu: " Những động vật anh vừa nói vẫn nhìn thấu được mà, chỉ là thể hình 
chúng nhỏ, khiến người ta không đề phòng được mà thôi chứ? " 


Sean nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ ra được một cách nói thích đáng: " Trước khi người ta phát 
minh ra penicilin, chỉ cần một bệnh dịch bình thường cũng tước đoạt đi cả ngàn cả vạn sinh 
mạng, dịch hạch, lao phổi kiết lụ, rất nhiều bệnh dịch đã từng được coi là không có thuốc trị. 
Ngày nay, chúng ta đã biết nguyên nhân căn bản gây ra những bệnh dịch đó, là vi khuẩn. Vi 
khuẩn là một loại sinh vật, bọn chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có, còn mắt thường 
của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy chúng." 


Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, gật gù nói: " Ứm, thì ra là vi khuẩn, vậy thì đối với chúng ta đâu 
phải chuyện nguụ hiểm gì." Một trong những đô thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất 
tốt nhất, nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như là có thể tự chữa khỏi được. 


Sean chau mày lắc đầu: " Không, không, không phải, anh hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ muốn giải 
thích thế nào là các loài sinh vật không nhìn thấu được thôi, không nhất định là chỉ có vi khuẩn. 
Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấu như vi khuẩn rất là nhiều, chẳng hạn 
như chân khuẩn, virus, trùng rận riketsi, thể xoắn ốc...còn có rất nhiều loài vi sinh vật mà có lẽ 
đến nay con người vẫn chưa biết rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ 
biến, nhưng trong thế giới vi sinh vật, định luật này vừa hay hoàn toàn ngược lại, càng nhỏ thì 
càng có ưu thế, đặc biệt là khi chúng tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người chỉ mới 
đề kháng được vi khuẩn mà thôi, còn đối với các loài vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc vẫn 
kém lằm." 


Giải thích như vậy cuối cùng cũng khiến bọn Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nhưng lại làm bốn 
người càng căng thẳng hơn, làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không nhìn 
thấu đó đây? Sean mỉm cười, nói tiếp: " Thực ra cũng không cần căng thẳng thế đâu, bản thân 
con người đã có hệ thống miễn dịch, nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như thế, vậy thì thế giới 
này sớm đã là của chúng rồi, còn đâu loài vật lớn nào nữa chứ. Nhìn kìa, đàn cá bảy màu kia bơi 
thật khoan khoái, đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, cần phải hưởng thụ chứ không 
cần sợ hãi chúng. " 


Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, Sean chống tay xuống bè gỗ, cúi đầu xuống hết cỡ áp mặt sát 
mặt nước quan sát chúng, rồi kinh ngạc thốt lên: " Nhìn xem, chúng có thể biến đổi ra bảy loại 
màu sắc khác nhau, đây là loài hiểm nhất đấy." 


Trương Lập và Nhạc Dương đều cúi đầu xuống quan sát, thân cá mỏng dẹt, bên trên có đốm, 


Trang 338/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vấu cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm thân hình nó như hiện đủ bảy sắc cầu vồng. Đỏ, cam, 
vàng, lục, lam, chàm, tím, bảu màu hòa lẫn vào nhau, lấp lánh rạng ngời. Đặc biệt là khi cả đàn 
cùng bơi qua, lấp lánh rạng ngời. Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua, tổ hợp thành đủ các hình 
dáng khác nhau rực rỡ trong làn nước, cảm tưởng như đang xem một buổi biểu diễn ba lê dưới 
nước, vừa thanh nhã lại vừa linh động, làm người xem cũng thấy thoải mái trong lòng, bao nhiêu 
mệt mỏi phiên lụy đều gạt hết sang một bên. Sean giới thiệu: " Loại cá thượng hảo hạng thế 
nà ở thị trường châu Âu có thể bán tới hai mươi ngàn đô la một con, thật tiếc quá, máu ảnh của 
tôi lại bị quân du kích tịch thu mất rồi." 


Dọc đường sông nước rừng cây đều rất u tĩnh, lá cây xào xạc, nước chảy róc rách, lũ khỉ vượn 
thỉnh thoảng lại rúc lên, những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thắm, phong cảnh đẹp 
như một bức tranh, cộng thêm một hướng dẫn viên du lịch cái gì cũng biết như Sean nữa, bốn 
người cảm giác đâu mới đúng là tham quan du lịch thật sự, tuyệt đối hơn nhiều so với cứ phải 
trốn chui trốn lủi như lũ chuột trốn mèo lúc trước. 


" Hê, con chim kia mỏ to chưa kìal " Sean chỉ lên một cây lớn bên bờ, thân câu thẳng dốc, tán lá 
xoè rộng trông như một cái ô khổng lồ, một con chim cánh đen bụng vàng đậu trên cành câu, 
toàn thân tằm trong ánh mặt trời, cái mỏ màu vàng to như cái liềm phát ra những âm thanh chói 
tai, như là đang cất tiếng ca vang kêu ca vang kêu gọi đồng bạn đến vậu. 


Trương Lập và Nhạc Dương lấy làm hứng thú, không ngừng lanh chanh hỏi nọ hỏi kia, để Sean 
giải thích. Ba Tang thì gối đầu lên cánh tay nắm ngửa ra bè gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời, phía 
trên lướt qua một đám mây chẳng lành. 


"Đó là gì thế? " 


HỖ, là gà lôi châu Mỹ, nhìn thấy chưa, chúng đang bay lượn trên không để chọn phối ngẫu đấy. 
Thông thường chỉ có một con chim mái thôi nên lũ chim trống phải ráng hết sức biểu diễn 
những điệu múa đẹp nhất thì mới được chim mái để mắt tới." 


"Hê, trên câu có con gì đen đen to tướng hìa." 
"Đấy là gấu mũi dài, nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy, bọn chúng thích sống thành đàn." 
"Con đen đen kia là gì? Không phải rằn nước đấy chứ? " 


"Giun đấy, không cần kinh ngạc, loại nhỏ dài tầm ba chục centimet nay không bị những loài 
khác ăn thịt thì đã mau cho chúng lằm rồi. Cá thể dài đến nửa mét cơ." 


"Ừm, vòng qua đi, đừng chạm phải nó, đâu là sinh vật nguy hiểm đấu, sao ở đâu lại có con vật to 
như vậy chứ? ” 


"Cái gì đó? " 


"Cá chình điện, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên 
đến ba trăm vôn đó. Các anh nhìn kỹ xem, e rằng con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa đó." 


Bọn Trương Lập nhìn thấy một con rùa nhỏ đang chảm chậm lặn xuống nước, vừa đúng lúc đó 
con cá chình điện quẫn đuôi bơi qua, con cá dài chừng nửa mét kia quẫu đuôi một cái cơ hồ như 
bản năng, toàn thân con rùa run lên bản bật, không ngờ đã bị giật cho lật ngửa, nổi lên mặt 


Trang 339/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước, rồi nằm yên bất động bên bờ. 
"Đó...đó là chim ruồi kìa." 


“Thị lực tốt lằm, nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn thấy được. Đúng rồi, đó là chim ruồi nhỏ, dùng 
cái này nhìn thì rõ hơn đấy." 


Sean lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa, đưa cho Nhạc Dương, thì ra là ống nhòm ngắm súng 
trường bắn tỉa. 


Nhạc Dương đón lấy, cười hì hì nói: "Sao anh lại mang thứ này theo? " 


Sean lắc đầu đáp: "Cái bao này không phải của tôi, trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên 
hình như là lính thông tin, lục trên người hắn tìm được, cứ tưởng là có vũ khí gì, kết quả chỉ có 
hai thứ vô dụng. Cái bao này được giấu rất kỹ trong người, tôi thấy điệu bộ nôn nóng của hắn, 
nên mới giữ lại thôi. 


Nhạc Dương đã lấy ống ngằm ra nhìn, Trương Lập lại hiếu kỳ hỏi: "Trong bao còn có thứ gì 
nữa? ” 


Sean cười khổ đáp: "Tôi cũng không biết là cái gì nữa, hình như là cổ vật gì đó, tôi thấy tên đó 
rất để ý đến nó hay sao ấu." Vừa nói anh ta vừa lấy ra một thứ khác. 


Trương Lập thốt: " Chà? Trông kỳ lạ quá. Giống như thanh kiếm đá vậu, hay là một con sâu đá 
có cánh nhỉ? " 


Còn Ba Tang vừa nhìn thấy thanh kiếm đá đó đã buột miệng thốt lên: ” Là thánh thạch! Thánh 
thạch của người Kukuerl ” 


Tiếng than thở của rừng xanh 


Vừa nói, Ba Tang đã chộp lấy thanh kiếm đá, cẩn thận sờ lần. Thân kiếm tròn như đầu đạn, 
xung quanh khắc chỉ chít các phù điêu, hai bên phần chằn đốc kiếm không giống nhau, mà một 
đầu nhọn một đầu tù, trông như một cái đục đóng xuyên qua thân kiếm, đốc kiếm cũng khắc 
thành hình thù quái dị vặn vẹo. Cả mảnh đá này dài không quá mười centimet, đường kính đốc 
kiếm đã hơn tám centimet, nếu không có phần chắc dài dài như cái trâm cài đầu chọc xuyên 
qua đó, nhìn thế nào cũng thấu giống một viên đá trứng ngỗng hơn một thanh kiếm. Vì Ba Tang 
không kể cho những người khác biết thánh thạch rốt cuộc là thứ gì, nên ngoại trừ bản thân anh 
ta, tất cả những người còn lại đều tròn mắt lên nhìn anh ta với ánh mắt kỳ quái. 


Ba Tang vuốt nhẹ lên mảnh đá trơn nhẫn như ngọc, có thể thành ra như vậy, nhất định là đã 
được người ta cầm trong tay nhiều năm trời, mà công dụng của thánh thạch này cũng chính là 
vậu. Đại tế sư của bộ lạc mỗi ngàu đều phải cầm nó niệm kinh cầu khẩn cho mưa thuận gió hòa, 
ngũ cốc bội thu, người trong bộ lạc sinh sôi đông đúc. Ba Tang kể vắn tắt tại sao mình biết 
chuyện thánh thạch, và địa vị cũng như tác dụng của nó đối với người Kukuer, sau đó khẳng 
định: " Hoàn toàn giống với những gì cô Babatou đã kể. Xem này, đầu đốc kiếm khắc hình mặt 
trời, ở đây là hình thần Mưa, cái này tượng trưng cho mây trên trời, còn nửa trên thì là sự kết 
hợp của báo châu Mỹ và tộc trưởng đời đầu tiên, tượng trưng cho quwền lực tối cao của tộc 
trưởng, miếng đá này có ý nghĩa tượng trưng rất lớn đối với người Kukuer đấu, sao lại lọt vào ta 
quân du kích được nhỉ? ” 


Trang 340/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean lấy làm kinh ngạc, thở dài nói: " Không ngờ viên đá này lại có lai lịch lớn thế, bây giờ phải 
làm sao? Trả lại cho người Kukuer à? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: " Không kịp đâu, sau lưng chúng ta chắc chắn là có một đám du 
kích đuổi sát, chỉ cần quay lại đi nửa ngày, khẳng định sẽ có đạn bay mù trời đón tiếp chúng ta 
chứ chẳng chơi đâu." 


Nhạc Dương cũng tán đồng: "Đúng vậy, chúng ta chỉ còn cách ra khỏi khu rừng này trước, rời 
khỏi phạm vi thế lực của quân du kích, đợi mọi chuyện bình ổn, sẽ trở lại tìm cách liên lạc với 
người Kukuer vậy." 


Sean rộng lượng nói: "Thế cũng được, vậy các anh cứ giữ mảnh đá này đi, đằng nào tôi giữ cũng 
chăng làm được gì." 


Trương Lập nói: " Nhưng anh là người phát hiện ra nó cơ mà? ” 


Sean cười cười: " Phát hiện cái gì chứ, rõ ràng là cướp giật của người ta. thứ nhất, dù thế nào, 
sau khi rời khỏi đây tôi cũng không bao giờ trở lại vùng rừng rậm này nữa, vả lại, mạng tôi là do 
các anh cứu về, một miếng đá nhỏ tôi còn giữ làm gì chứ. Còn người Kukuer thì đã cứu mạng 
các anh, biết đâu, đây lại là ý trời thì sao. Kha kha.” 


Bốn người thương lượng một lúc, quyết định cho viên đá vào ba lô của Trác Mộc Cường Ba, bởi 
nếu gặp phải điều gì nguy hiểm, ba người còn lại đều nhất trí cho rằng, người có khả năng thoát 
thân đến điềm đích nhất, chỉ có Cường Ba thiếu gia gã mà thôi. 


Sean không hề có cảm giác hụt hãng vì được đồ quú rồi lại mất, vẫn cười hì hì giải đáp các thắc 
mắc cho Nhạc Dương, Trương Lập, nhưng xuôi dòng được nửa ngày, anh ta cũng bắt đầu thấu 
bất an. Sean thò tay xuống lòng sông nếm thử vị nước, lấy thanh gỗ dò độ sâu, cuối cùng đưa ra 
kết luận: " Theo tôi, con sông này hình như không thông tới nhánh chính của sông Putumavo thì 
phải? " 


"Cái gì hả? " Trác Mộc Cường Ba đang chống bè kinh ngạc ngoảnh đầu lại. 


Sean nói: " Các anh nhìn xem, tuy chỗ nàu nước sông đã sâu hơn khá nhiều, nhưng lại không 
phải vì sông lớn hơn, mà chỉ là vì lòng sông hẹp đi mà thôi. Ở đầm muối đã có chỗ nước cạn, 
mặc dù sâu không quá gối, nhưng mặt sông lại rộng tới mấy chục mét, bây giờ mặc dù sông đã 
sâu tới ba bốn mét thôi, cảm tưởng như là một dòng sông chết vậy." "Sông chết! ” Bốn người 
đều, sông chết chính là dòng sông chảy dọc theo triển núi, không nhập vào các dòng sông khác 
để hình thành con sông lớn hơn, mà một mình chảy theo đường riêng luồn lách trong rừng, 
càng về sau thì lòng sông càng nhỏ lại, dòng chảy càng vếu, cuối cùng thì hoàn toàn khô kiệt và 
biến mất, hòa thành một thể với rừng rậm. Mấu ngày trước, mặt sông rộng rãi mênh mông, dù 
đi thế nào cũng có đường khác để rẽ, nên họ căn bản không nghĩ mình lại đi vào một dòng sông 
chết. 


"Bây giờ phải làm sao? ” Mọi người đang nhìn Sean, không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Cuối 
cùng, tất cả đều đưa mắt nhìn Trác Một Cường Ba, gã nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: " Bây giờ 
tiếp tục xuôi dòng đi, vì Sean vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu đi trong rừng thì tốc độ chúng 
ta không thể so với quân du kích được, chằc chằn sẽ bị đuổi kịp mất. Chúng ta cứ đi đến khi nào 
không thể xuôi dòng được nữa thì lên bờ. "Vậy là bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng trên 


Trang 341/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dòng sông lặng lẽ, càng trôi càng xa. 


Soares nấp trong rừng nghi hoặc thầm nhủ: " Rốt cuộc đám người này định làm gì đây? Đáng lẽ 
đã rời khỏi rừng Than Thở rồi, tại sao lại quau ngược vào, hơn nữa còn đi sâu vào trung tâm, với 
tốc độ này của chúng, hai ngày sau là đến cấm địa của Ah Puch rồi. Chẳng lẽ bọn chúng nghe 
được điều gì chỗ người Kukuer? Cũng muốn đi tìm nơi ấy? Sao lại thế được, chỉ dựa vào mấu 
người bọn chúng thôi sao? " Y đứng trên ngọn câu ngần ngừ không biết có nên tiếp tục theo dõi 
hay không, rừng Than Thở dù sao cũng không phải là rừng rậm bình thường, bên trong có quá 
nhiều yếu tố nguy hiểm. Bỗng nhiên, y vỗ mạnh lên thân, sực hiểu ra nói: "Tao hiểu rồi! Thì ra 
bọn chúng vẫn luôn dùng kim chỉ nam hoặc la bàn, đúng là một lũ ngu không có, chẳng trách lại 
ứ đi lệch hướng mãi. Nhưng dù chúng không biết, nhưng còn tên tóc trắng trông có vẻ rất dạn 
dày kinh nghiệm kia, chẳng lẽ hằn cũng không biết? Thằng nhãi này, tại sao lại xuất hiện ở đâu 
chứ, hắn có chủ ý gì đây? Sự xuất hiện bất ngờ của Sean, quả tình Soares không thể đoán trước, 
đặc biệt là người này thỉnh thoảng lại như cố ý như vô tình nhìn về chỗ ụ ấn nấp, cũng không 
biết là đã bị phát hiện hay chưa nữa. Soares lầm bẩm nói một mình: "Nếu chúng thật sự muốn 
bước vào đất cấm, vậu chẳng phải là cả thi thể cũng không tìm được hay sao, vậy thì mình theo 
dõi còn ý nghĩa gì nữa chứ. Không được, nhất định phải tạo cho chúng một ấn tượng sâu sắc, 
ừm, để đêm nay đi..." 


Trôi nổi cả một ngày, trước khi trời tối không thể không tấp vào bờ. Mật độ câu rừng ở đây lớn 
hơn trước rất nhiều, lá câu cơ hồ che khuất cả bấu trời, một chút ánh sáng cũng không lọt xuống 
được, từ sâu trong rừng, từng trận gió lạnh lẽo thổi tới, khiến toàn thân người ta nổi da gà, các 
loại âm thanh cổ quái hòa quyện vào nhau, đến cả Sean cũng không phân biệt được là loài vật 
nào. Điều khiển người ta kinh ngạc hơn nữa là, trong khu rừng này động vật nhiều không kể 
xiết, thực vật kỳ quái lạ thường, gần như là một thế giới bị thất lạc của động thực vật hoang 
dã.Các loài động thực vật vẫn tự nhiên tìm kiếm con mồi của mình, không tỏ vẻ han nghênh 
đám khách không mời này, nhưng cũng không có gì là phản cảm, dường như đều hết sức hờ 
hững vậy. 


Sean vẫn lấu làm buồn bực vì chuyện mất máy ảnh, vì trong khu rừng này quả thật có quá nhiều 
cảnh lụ kỳ đáng để lưu làm kỷ niệm. Bọn họ trông thấu một loại thực vật họ cỏ hết sức đặt biệt, 
thân thấp phủ sát mặt đất, hai chiếc lá to xoè ra đối xứng, trên mặt lá ngoài màu xanh còn có 
hai vệt đỏ, trông như một cặp môi hấp dẫn của người đẹp, giữa hai môi lá là một hàng những 
bông hoa nhỏ như hạt gạo, tỏa ra một mùi hương dịu mát. Trương Lập hỏi xem đó là cỏ gì, 
nhưng Sean cũng không trả lời được, bọn họ liền gọi luôn là" cặp môi nóng bỏng”. Còn có một 
loại cây tương đối thấp, cần ánh mặt trời nên chỉ mọc được ở bờ sông, thân to mập, phần dưới 
phình to như cái trống, trông thật không khác gì sản phụ mang thai bảy tám tháng, còn đám câu 
sam đỏ cao lớn thì đều bị các loại cây leo quấn chằng chịt, rồi rủ xuống chỗ chạc ba, nhìn như 
có vô số cọng râu. 


Nhạc Dương phát hiện trên cây có rất nhiều kiến đang khiêng từng chiếc lá lớn như phất cờ 
gióng trống đi qua đi lại, liền quay sang hỏi Sean, anh ta đáp: " Đấy là kiến cắt lá, bọn chúng là 
loài động vật biết trồng trọt chăn nuôi đấy nhé." 


"Cái gì hả? Kiến mà, kiến mà cũng biết chăn nuôi hả? " Trương Lập hoài nghỉ hỏi. Sean cười 
cười gật đầu: " Đúng vậy, bọn chúng cắt những chiếc lá này ra, mang về tổ giấu vào hầm, dưới 
tác động của nhiệt độ và độ ẩm, một loại chân khuẩn sẽ sinh trưởng trên đám lá bị mục rữa đó, 
còn bọn kiến này thì coi đó là thức ăn của chúng, đâu không phải là chăn nuôi thì là cái gì." 


Trang 342/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập, Nhạc Dương không khỏi cảm khái thế giới này quá rộng lớn, không chuyện lụ k gì 
là không có. Phóng tầm mắt nhìn ra, sinh vật trong khu rừng này quả thật không hề ít, một con 
bướm vừa cụp cánh đậu trên một cây họ dứa, chiếc lưỡi con tắc kè bông nấp sẵn đã quấn lấy nó, 
con châu chấu xanh bên cạnh nhờ thế mà thoát chết. Một con chim ruồi đang sau mê hút mật 
hoa, nhưng đã bị một con nhện ăn chim rình mò từ trước, tên thợ săn ưu tú này bật mình nhảu 
lên, phun tơ nhện dính vào chạc câu, rồi lao vút đến với tốc độ kinh người, chuẩn xác như đạn 
tự tìm mục tiêu vậy, con chim ruồi hoàn toàn không kịp phản ứng gì thì đã bị đè lên rồi. Một 
con tatu ve vấu chiếc đuôi vừa dài vừa nhọn, uốn éo bước ra, ngắng đầu lên nhìn bọn chẫu 
chàng đang bám chặt trên cao, rõ là thèm mà không tài nào với tới được, cuối cùng đành phải 
cúi gắm đầu xuống tìm xem có tổ kiến trằng nào không. Một con thú ăn kiến ủ vào hình thể lớn 
hơn cuối cùng đành phải co rút thành một quả bóng tròn rồi lăn đi mất, không ngờ lại giẫm lên 
một con thắn lắn nhỏ, cũng coi như Tái Ông mất ngựa, biết đâu lại là điều phúc. Nguy hiểm lại 
đột nhiên giáng xuống, một con heo vòi châu Mỹ lê cái bụng ục ịch hoảng hốt chạy ra, bọn khỉ 
mũi to trên câu không ngừng rung lắc làm tán lá kêu xào xạc, miệng phát ra những tiếng" chí chí 
chí" đầu cảnh giác. Con vật có thể dồn đuổi loài động vật lớn như vậy chằc hắn là không phải 
nhỏ. Nghe theo Sean, cả bọn điều chuẩn bị đề phòng cẩn thận, kết quả là nguy hiểm đến từ bầu 
trời, một con đại bàng châu Mỹ khổng lồ ào xuống như một cơn gió, con heo vòi chưa có cả cơ 
hội phản kháng đã bị quắp đi rồi. Thế giới nhỏ trong rừng già này trong chớp mắt đã biến đổi 
muôn phần, làm cả năm người đều kinh hồn bạt vía, bởi giờ họ đã tận mắt nhìn thấu mặt chân 
thực nhất của chuỗi thức ăn trong giới tự nhiên. 


Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đi trước dò đường, chợt Ba Tang quay đầu lại quát: " Nhìn cái gì 
mà nhìn chứ? Tìm chỗ nào để cắm trại qua đêm rồi hãy ngắm nghía." 


" Đợi chút đã." Sean gọi hai người phía trước, rồi hỏi: " Các anh có phát hiện ra điểm gì không 
ổn không? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Ba Tang, đồng thời cũng cảm giác có gì đó không ổn lằm, 
Trương Lập cũng lên tiếng: " Có gì bất ổn đâu? Nếu phải nói có gì khác, thì là động vật ở đây 
nhiều hơn, cũng táo gan hơn, căn bản không thèm coi đám người chúng ta ra gì." Vừa nói, anh 
vừa CƯỜi Cười. 


"Đây chính là điểm không ổn đây! " Sean đanh mặt lại, làm không khí trở nên nghiêm trọng, chỉ 
nghe anh ta nói tiếp: " Động thực vật trong rừng phong phú thì đúng là không sai, nhưng vì hoạt 
động của con người nhiều năm quấy nhiễu, rất nhiều loài động vật có thói quen lấn tránh con 
người, con người trở thành thiên địch của tất cả các loại động thực vật. Nhưng động vật ở đây lại 
hoàn toàn không hề sợ hãi, cứ như chưa từng thấy loài nào như đám chúng ta vậy. Tôi nhớ các 
anh đã kể, từ lãnh địa của người Kukuer từ phía Đông đi ra là sẽ thẳng tiến vào rừng Than Thở, 
một vùng không đánh dấu cụ thể trên bản đồ đúng không? " 


Nhạc Dương nói: " Không sai, nhưng chúng tôi đã được Khỉ Đuôi Xoằn dẫn ra ngoài rồi, bây giờ 
đáng lẽ phải là...đợi chút đã, ý anh là...ý anh là ở đây?..." 


Sean nói: " Tôi vẫn chưa dám khẳng định, nhưng chỗ này có lẽ là vùng ven của rừng Than Thở, 
cũng là một khu rừng nguyên sinh, ít nhất thì dựa vào phản ứng của lũ động vật này hình như là 
chưa có con người đặt chân lên mảnh đất nàu." 


Y tứ của Sean rất rõ ràng, mặc dù mấy ngày trước bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đi qua rừng 


Trang 343/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nguyên sinh, nhưng những nơi đó dù sao cũng có quân du kích và bọn buôn ma túy hoạt động 
nhiều năm, bọn động vật ở đó cũng biết sự đáng sợ của con người, nhưng động vật ở đây lại 
hoàn toàn không chú ý, nên chằc chằn đây là một vùng rừng rậm nguyên sinh ở trạng thái gần 
như chân không đối với con người. 


Ba Tang nói: "Làm sao thế được, chúng ta đi xuôi dòng nước, đồng thời dựa theo la bàn đi về 
phía Đông chếch Nam, dù tệ đến đâu thì cũng đã rời xa rừng Than Thở rồi mới phải chứ, lý đâu 
mà lại đi sâu vào một khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân con người. " 


"Đợi chút đãi "Mô hôi rịn ra trên trán Nhạc Dương, cơ hồ nghĩ đến một sự thực đánh sợ, anh lấy 
la bàn ra, đưa mắt nhìn những người còn lại với ánh mắt hồ nghi, rồi hỏi, "Từ nãy chúng ta vẫn 
dựa theo la bàn tính toán phương hướng, nếu như la bàn chỉ sai hướng thì sao? " 


Trương Lập nói: "Không thể nào, cho dù la bàn của một người có vấn để, không thể nào la bàn 
của tất cả mọi người chỉ sai hết? " 


Bốn chiếc la bàn để sát cạnh nhau, hướng chỉ hoàn toàn tương đồng, nhưng Nhạc Dương chợt 
thốt lên: "Còn nhớ lúc chúng ta vừa vào rừng không? Chúng ta bị truy đuổi chạy loạn cả lên, cả 
chúng ta cũng không biết mình đã vào lãnh thổ Colombia rồi, nếu lúc đó phương hướng chính 
xác, thì chúng ta phải không ở Colombia mới đúng chứt ” 


Ba Tang hình như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên thốt: "Bão từ! Chúng ta bỏ qua mất yếu tố nàu 
rồi! " 


"Bão từ? Bão từ gì? ” Trác Mộc Cường Ba nhìn Ba Tang hỏi. 


Ba Tang nói: "Bề mặt mặt trời hoạt động rất sôi động, có những vùng sáng hoặc điểm đen đột 
nhiên bùng nổ, không ngừng phóng ra những dòng điện từ trường, bức xạ tia X, tia tử ngoại, 
ánh sáng và hạt nhân mang năng lượng cùng tia hồ quang. Trong đó các nguyên tử mang điện 
hình thành một dòng điện lưu xung kích vào từ trường trái đất, đâu chính là bão từ. Vùng xích 
đạo là khu vực gần mặt trời nhất trên trái đất, góc chiếu của mặt trời cũng thắng nhất, bão từ 
mạnh mẽ không những có thể làm nhiễu tín hiệu điện thoại di động, mà còn làm địa từ trường 
rối loạn, dẫn đến la bàn chỉ sai phương hướng." 


Trương Lập nói: "A, nói như vậy chúng ta từ đầu đã đi sai hướng rồi? Chúng ta không đi hướng 
Đông Nam mà là Đông Bắc? Vậy chẳng phải là..." 


"Chúng ta chẳng những chưa ra khỏi rừng Than Thở, mà từ đó tới giờ lại còn đi sâu vào trong 
nữa, qua hai ngày bôn ba, chỉ sợ đã tới chính giữa khu rừng này rồi cũng nên." Nhạc Dương đưa 
ra một kết luận khiến tất thảy người còn lại đều ớn lạnh từ đầu tới chân. 


Cảm giác vui vẻ thích thú như đi du lịch lúc nãy đã tan biến, nói thế nào chăng nữa, thì đến vùng 
đất được mệnh danh là mồ chôn các nhà thám hiểm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trác 
Mộc Cường Ba trấn an mọi người: " Đã đi hai ngày rồi, giờ có quay đầu lại cũng vô dụng, chỉ 
còn cách tiếp tục tiến lên thôi. Cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa gặp phải động vật ăn thịt cỡ lớn 
nào, mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với những 
tình huống có thể xảu ra bất cứ lúc nào đi. Không cần quá sợ hãi, ong sát nhân chúng ta cũng 
gặp rồi, còn thứ gì đáng sợ hơn chúng nữa đây? " Nói đoạn, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn 
Sean khích lệ, Sean vốn định buộc miệng nói một câu "Có, nhiều lằm." Nhưng trông thấy ánh 


Trang 344/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mắt Trác Mộc Cường Ba, anh ta bèn sửa thành: " Không sai, chỉ cần cần thận, chúng ta có tới 
năm người, chắc là không có gì làm khó nổi đâu." Nói thì nói vậy, song nét mặt anh ta thì không 
sao che giấu nổi, ai cũng nhận ra nét mặt ấy nghĩa là gì: " Đi cùng mấy người các anh, giờ còn 
chẳng biết mình sẽ chết thế nào nữa, oan uống quái " 


"Đúng thế." Trương Lập tháo cung tên xuống, lắp tên vào rảo chân xông lên trước, vừa đi vừa 
nói: " Chúng ta có vũ khí cao cấp thế này, chẳng lẽ lại sợ mấy con rằn con mèo con chắc? " 
Nhạc Dương cũng bổ sung: "Bọn động vật ở đây ngu lắm, xem ra đêm nay được ăn một bữa no 
rồi." Năm người cố gượng cười đùa, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không vên tiếp tục đi sâu 
vào khu rừng đen tối âm u. 


Rừng Than Thở quả nhiên vô cùng khó đi, mới được vài bước, Sean đã mấy lần lên tiếng nhắc 
nhở: " Chớ nên đi sát các câu to như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể có lũ ếch nhảy xuống, lần 
trước các anh gặp bọn ếch độc rồi, chắc cũng biết không hay hớm gì phải không." 


"Bên trái là hoa Thiên Nga, đừng đi đường đó, thối lằm." 


"Đừng rẽ trái, bụi cây lớn như vậy, khả năng có rằn đuôi chuông hoặc rắn hổ mang chúa là rất 
lớn, nếu có trăn khổng lồ thì càng không xong đâu." 


"Sơ cái gì chứ, cùng lằm là bắt về nấu canh rằn! " Cả đám người cứ phấp phỏng rụt rè, bước đi 
mà phập phỏng lo sợ, cuối cùng Ba Tang cũng không nhịn nổi, lớn tiếng nói vang. 


Sean thấu vậu cũng không lằm lời nữa, nhưng mới được mấy bước nữa, đống lá mục ven đường 
đột nhiên nhảy vọt lên một cái cắn chặt vào đùi Trác Mộc Cường Ba. "Cái quái gì đấy! " Trác 
Mộc Cường Ba kinh hãi, vung chân hất con vật kia đi, nhưng nó nhất quyết cứ cằn chặt không 
rời, hất thế nào cũng không rơi. Lúc nàu mọi người mới nhìn rõ, thì ra là một con cóc toàn thân 
như được ngụy trang thành màu xám xịt. Sean nói ngay: ” Yên tâm, không có độc, là cóc sừng 
đấy." 


Trương Lập thì thầm với Nhạc Dương: "Này, nói thế nào nhỉ, xem ra nào nhỉ, xem ra là cóc cái 
rồi, thật thân thiết quá, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. " 


Khuôn mắt con cóc lồi hắn lên, trông như trên trán mọc hai chiếc sừng vậy, một khi thân thể 
thô ráp màu xám của nó ngồi chồm hỗm bất động trong đống lá mục, người ta khó lòng mà 
nhận ra được. Sean không dùng tay, mà mượn chiếc lao của Trương Lập giúp Trác Mộc Cường 
Ba gầu con cóc sừng xuống. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: " Chẳng phải anh ta đã nói 
không có độc à? ” 


Sean giải thích: " Trong mồm thì chắc là không có, nhưng trên lưng thì không chắc lằm. Loại 
cóc sừng này có khả năng tấn công rất cao, gặp các loài nhỏ hơn nó, thông thường chỉ cần một 
đớp là nuốt chửng luôn, kể cả những loài lớn hơn nó, mặc kệ là xơi được hau không, nó cũng 
không khách khí gì mà cắn cho một phát. Thổ dân trong rừng gọi chúng là" cóc đậu miệng to", 
có ai chơi trò ăn đậu chưa? Chính là cái trò há miệng ra thật to ấu, ha ha." Anh ta đưa mắt liếc 
sang phía Ba Tang, nói tiếp: " Cũng may là cóc sừng, nếu là con gì khác...vì vậu ở đây không 
thể nào đi bừa được, tốt nhất cứ cần thận từng bước thì hơn." 


Cuối cùng, đứng trước khu rừng sâu khằp chốn đều là nguy cơ khôn lường này, Trác Mộc Cường 
Ba cũng không nén nổi mà ngửa mặt thở dài: "Ôi..." 


Trang 345/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đêm thứ bảy 


Cuối cùng thì cũng tìm được địa điểm thích hợp để cắm trại, tiếp theo nữa là đến vấn đề bữa tối. 
Nhìn đám chim muông bay nhảy trong rừng, mấy người chợt nhớ lại mùi vị các món nướng ở 
quê nhà, nói gì thì cũng ngon hơn mấy loại thực phẩm nén nhạt nhẽo vô vị kia nhiều. 


Mặc dù vũ khí rất cao cấp, khốn nỗi cả mấy người đều là những thợ săn vụng về. Theo như Ba 
Tang khoác lác, anh ta mà có khẩu súng bằn tỉa trong tay thì con muỗi ở xa ngoài ngàn mét 
cũng chắc chắn không trượt được, nhưng đối với thứ ống thổi tên cũng cần độ chuẩn xác rất cao 
này, anh ta lại chỉ như cô gái mới lớn lên kiệu hoa, lóng nga lóng ngóng. Kết quả là ống tên đeo 
trên lưng đã thổi sắp hết, hai bên xương hàm đã mỏi nhừ, sưng phù lên như bị ong mật thơm 
cho mấy phát, còn nhánh cây kia cũng bị tên găm đầy như lông nhím, chỉ mỗi con sóc nhỏ đừng 
giữa là hoàn toàn chẳng hề hấn gì, lại còn vỗ tau cười cười với Ba Tang nữa chứ. 


Còn về cung tên, trong quá trình huấn luyện bốn người cũng từng luyện tập rồi, nhưng cung họ 
sử dụng đều làm bằng hợp kim, dây cung bằng nvlon, ngoài ra còn phụ trợ thêm rất nhiều thiết 
bị ngắm khác, tên cũng là loại có cốt thép, còn loại thuần bắng gỗ, dây cung bắng gân dê, cộng 
thêm loại tên ngoằn ngoèo như con giun cắm thêm nửa chiếc lông vũ này, căn bản không cần 
ngắm đã biết bắn ra sẽ lệch rồi. Nói theo cách của Trương Lập là lệch ngay. Đầu mũi tên bằng 
gỗ cũng cắm nghiêng nghiêng ngả ngả, không cần nói cũng biết, con gì bay trên trời thì vẫn cứ 
bay, con gì chạy dưới đất cũng vẫn cứ chạy, điều khác biệt duy nhất chỉ là trong rừng có thêm 
vài động vật đứng thẳng trên hai chân, miệng thở hổn hà hổn hển mà thôi. 


Nhạc Dương thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dù sao thì mức độ nguy hiểm của món đồ chơi trên 
tay anh ta cũng tương đối cao, chỉ cần không trúng vật săn, nó sẽ quay ngược trở lại tấn công 
người ném ra nó. Cũng may trong rừng này có nhiều cây lớn nên Nhạc Dương mới không đến 
nỗi bị thương, có điều ném ra mấy lần thì cả mấy lần vũ khí của anh chàng đều bay lên trên 
cành cây cao mấy chục mét, muốn tiếp tục sử dụng thì phải leo lên cây mà lấy vũ khí cao cấp 
về, mấy lần lên lên xuống xuống như vậy, Nhạc Dương cũng mệt nhoài chẳng kém gì bất cứ 
người nào khác. 


Trác Mộc Cường Ba và Sean lại càng chẳng cần nói, bản thân vũ khí ném đá của Trác Mộc 
Cường Ba đã không đủ khả năng sát thương rồi, nhưng gã vẫn không ngượng mồm nói kỹ thuật 
của mình có thể khống chế một cách chuẩn xác trong phạm vi năm mươi mét, kết quả là 
Trương Lập khinh khỉnh chua cho một câu: " Có phải anh ném tên lửa tự tìm mục tiêu đâu. 
"Sean thì là loại nói hay phải biết, chứ thực tế năng lực hành động so với bọn Trác Mộc Cường 
Ba thì chỉ thấp chứ không thể cao hơn, bằng không đã không đến nỗi phải bắt nhện mà ăn rồi. 


Bốn người bận bịu một hồi lâu, cuối cùng vẫn dựa vào tuyệt chiêu phòng thân của Ba Tang, "Ba 
Tang phi đao, lệ bất hư phát" ném trúng một con heo vòi khù khờ đứng yên một chỗ, con heo 
đó bị thương đã bỏ chạy trối chết, bốn người còn lại người đuổi kẻ chặn, cuối cùng thì cũng bắt 
sống được con vật kia. 


Ăn xong món thịt nướng, Sean để nghị mắc võng cao lên một chút, vì nghe nói trong rừng Than 
Thở này có khá nhiều động vật có thể trèo lên cây, ngoài rằn độc, thằn lắn, báo châu Mỹ, đến 
cả cá sấu cũng biết leo cây nữa. Buổi đêm cần cắt cử người canh gác, Trương Lập xui xẻo bắt 
thăm thất bại, phải phụ trách trực đêm. 


Đã mệt nhọc cả ngày, ai nấy đều ngủ rất sau, nhưng khoảng ba bốn giờ sáng, lúc đang ngủ say 


Trang 346/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất, cả mấy người đều bị Trương Lập đánh thức: "Dậy đi, nhanh lên, quân du kích đến rồi. "Vừa 
nói một câu, cả bọn đều tỉnh hẳn cả người. 


Chỉ thấy trong bóng đêm, một con rồng lửa đang ngoắn ngoèo uốn khúc chầm chậm tiến tới, 
nhóm này ít nhất cũng phải một hai chục người. Theo như những gì bọn Trác Mộc Cường Ba 
biết về biên chế của quân du kích, đây có lẽ là một tiểu đội, còn ở xa hơn về hướng Bắc, cũng 
có ánh lửa bập bùng nhạt như ánh sao trời, xem ra kẻ địch không chỉ có một đội lùng sục. Trác 
Mộc Cường Ba hỏi Sean: " Đuổi theo anh, hay là đuổi theo chúng tôi nhỉ? " 


Sean nói: "Tôi chỉ có một người, làm gì được vinh hạnh ấy chứ, chắc tám chín phần là đuổi theo 
các anh rồi." 


Nhạc Dương oán trách phàn nàn: " Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy nhỉ? Điên loạn truy đuổi 
chúng ta cả đêm, tối đen thế này, mà rừng còn rậm rạp nữa chứ, làm sao mà tìm người được. 
"Lời còn chưa dứt, như thể để hồi đáp lại anh chàng, trên không trung vang lên một 
tiếng quác..." chói tai, trong đêm khuva tĩnh lặng, ở đây, sợ rằng ở ngoài xa mấy cây số cũng 
nghe thấy tiếng rít nàu cũng nên. 


Ba Tang kinh hãi thốt: " Chim ưng! Chó chết thật! ". Tuy mấy người bọn họ đã phun xung 
quanh đấy loại thuốc xịt có thể đánh lạc hướng chó săn, nhưng lại không sao trách được bọn 
trinh sát trên không này, hơn nữa võng thì cũng không có cách nào ngụy trang được, nghe âm 
thanh đó lên bổng xuống trầm, hô ứng lẫn nhau, xem ra là không chỉ có một con. 


Con rồng lửa kia lập tức nhắm hướng bọn họ tiến tới, Ba Tang tức giận nói: "Chết tiệt, không 
đợi được nữa, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Vừa nói, anh ta vừa bật dậy, nhanh nhẹn bám 
vào dây thừng trượt xuống, một tay kéo sợi thòng lọng, cả chiếc võng treo trên câu cao mười 
mấy mét kiền lỏng ra rơi xuống, Ba Tang nháo nhào cuộn lại rồi nhét vào ba lô, tiếp tục thu dọn 
rồi chạy về phía bờ sông. Cũng may là hôm qua họ chưa phá bè đi mà để lại trên bờ, nên giờ 
chỉ cần đấu xuống nước, rồi tiếp tục đi xuôi dòng, trước mắt thì đâu chính là con đường nhanh 
nhất để họ tấu thoát. 


Bốn bề tối đen như mực, ánh sao ảm đạm trên trời căn bản không thể chiếu xuyên qua rừng câu 
rậm rạp, để không thu hút sự chú ý của quân du kích, nhưng vẫn nhìn rõ được tình hình trên 
sông, họ sử dụng ánh sáng lạnh. Trác Mộc Cường Ba lấy ra hai cái ống nhựa, bẻ nhẹ một cái, 
ống nhựa liền phát ra ánh sáng nhờ nhờ ảm đạm ấy làm biến hình đổi dạng, các loại âm thanh 
tiếng động cổ quái làm thần kinh năm người đều vô cùng căng thẳng. 


Nhạc Dương thắc mắc: " Trong đêm nguy hiểm như thế, bọn chúng không cần mạng sống nữa 
hay là sao? Sao lại cứ bám chúng ta nhằng nhằng vậy nhỉ." 


Ba người còn lại đều lắc đầu không nói gì, không ai có thể giải thích, mà đều cảm thấu, đám du 
kích này đã phát điên hết cả lên rồi. Cuối cùng Sean cũng tìm ra đáp án, anh ta lạnh giọng nói: 
" Bởi vì đâu là rừng Than Thở, tìm kiếm chúng ta trong đêm mới chính là sách lược an toàn 
nhất." 

“Nói thế là ú gì? " Trương Lập hỏi. 


Sean nói: " Nghe người ta bảo, trong rừng Than Thở vẫn còn những bộ lạc ăn thịt người cuối 
cùng sinh sống, vậy thì ban ngày, khu rừng này chính là thiên hạ của bọn ăn thịt người, quân du 


Trang 347/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kích không dám mạo hiểm chia thành từng tiểu đội nhỏ mười người một để tìm một nơi nào đấy 
an toàn tập trung cả lại. Chỉ có ban đêm, bọn chúng mới chia thành các nhóm, mang theo vũ 
khí hiện đại có thể đuổi bọn mãnh thú mà tìm kiếm, bây giờ các anh đã hiểu chưa? Chỉ có một 
vấn đề tôi vẫn chưa hiểu, nếu đúng như các anh đã kể, chỉ là giết chết hau khiến vài tên lính lác 
bị thương, thì chúng không có lý do gì để liều mạng truy đuổi như thế đâu. Quy luật trong rừng 
chính là kẻ mạnh sinh tồn, bọn chúng kém cỏi, dù không chết trong rừng thì cũng chết khi chiến 
đấu với quân chính phủ, còn lâu bọn du kích mới để tâm đến nhé." 


Nhạc Dương hồi tưởng lại, cũng nói: " Phải đấy, giờ nghĩ lại, bọn chúng gần như là đã điều động 
toàn quân, nhất định phải bắt sống chúng ta hay sao ấy." Trương Lập cũng lên tiếng: "Đúng rồi, 
nếu không phải như vậy, chúng ta đã chết mấy lần trong rừng rồi. Lần trước có tên du kích còn 
nói, hình như là chúng ta lấy cái gì đó, mà chúng ta thì có lấy cái gì đâu chứ? " 


Ba Tang thúc giục: " Bây giờ không có thời gian nghĩ chuyện đó đâu, nhất định phải nghĩ cách 
làm thịt con vịt kia, nếu không nó sẽ theo chúng ta mãi đấy. ? Hình như không theo à? " 


Sean giải thích: " Chúng ta đang không ngừng đi sâu vào rừng Than Thở, mà động vật ăn đêm 
vùng này đâu chỉ có một loài chim ưng đấy, chắc chằn là nó gặp phải thiên địch nên đã bỏ chạy 
rồi, đâu cũng chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tầu thoát, nếu không để nó bắt kịp, tình hình 
e không khả quan lằm đâu. " 


Thuận nước chống chèo, bè gỗ trôi đi trên dòng sông tĩnh lặng, hai ống hườnh quang phía trước 
dần mờ đi, Trương Lập tiện tau quẳng luôn xuống nước, rồi đổi hai ống mới. Thanh gỗ dài trong 
tay Trác Mộc Cường Ba khựng lại một cái, bè gỗ lệch sang bên trái, Ba Tang liền nhắc." Nước 
nông lằm, cần thận không mắc cạn." 


Đến đoạn nước cạn, mặt sông cũng rộng hẳn ra, mấy cây cổ thụ ngả hẳn xuống giữa bãi nước 
cạn, cũng may có ánh sáng, nếu không cả đám đã đâm đầu hết vào đấy rồi. Trác Mộc Cường Ba 
khống chế phương hướng, đi xuyên qua các thân câu ấy, được tầm trăm mét thì lòng sông lại 
dần thu hẹp lại, đáy sông thấp hẳn xuống, bờ hai bên đều có một vùng đất trũng, tối om om 
chẳng nhìn thấu gì cả, nhưng lại nghe tiếng oạp oạp oạp" không ngừng vang tới. Càng tiến về 
phía trước, tiếng kêu càng lớn, mới đầu chỉ có hai ba tiếng vang chỗ này chỗ khác, về sau thì 
thành một dàn âm thanh náo động, hình như trong bãi đất trũng đó có rất nhiều ếch xanh thì 
phải. 


Năm người còn chưa hết cơn kinh hãi, thấy nhiều ếch như vậu cũng không khỏi bối rối. Nhạc 
Dương nói: "Kêu gì mà khó nghe thế, sao ở đây lại có nhiều ếch vậy nhỉ? " 


Sean chăm chú nghe lại cho kỹ, nói: "Không phải ếch, nghe tiếng thì chắc là cóc đấy." 


Tiếng kêu gần hơn, năm người mới trông thấu hai bên dòng sông, vô số cóc đang chồm hỗm 
bên bờ, cổ phập phùng phát ra những tiếng "oạp oạp", có vẻ như đang hân hoan chào đón bọn 
họ. Nhưng bọn cóc này thật khiến người ta cảm thấy lạnh cả xương sống. Con nào con nấy đều 
to như quả bóng đá, e là phải nặng không dưới mười cân, được ánh sáng lạnh làm nổi bật, 
những đôi mắt to tướng của chúng trông cứ gườm gườm. Trương Lập nói: "Sao lại to thế nhỉ, 
hình như chúng có ý đồ gì đó thì phải." 


Sean nói: "Cóc biển đấu, là loài có hình thể lớn nhất trong gia tộc nhà cóc, ở Brazil có rất nhiều, 
có điều cũng đâu to tới mức này chứ! Chắc là chúng không có ác ý gì đâu, giờ là nửa đêm rồi, tôi 


Trang 348/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghĩ chắc chúng đang tiến hành nghi thức tìm bạn đời đấy." 
Trương Lập nhắc lại: "Tìm bạn đời? " 


Sean gật đầu: "Đúng thế, hai bãi đất trũng hai bên bờ có hai quần thể cóc biển, một đực một 
cái, sau đó chúng hát sao cho đối phương rung động, rồi chọn lấy bạn đời hợp ý mình nhất. 
Thông thường là con cái sẽ hát." 


Nhạc Dương nói: "Thế không phải là giống hệt như hát sơn cả ở Trung Quốc à, bên nào là cóc 
cái thế? " 


Sean nói: "Quái thật, hình như cả hai bên đều đang kêu." 


Ba Tang nói: "Bây giờ còn nói mấy chuyện đó làm gì hả? Nhân lúc còn có người chèo thuyền, 
tranh thủ mà nghỉ đi một lúc, trời sáng cũng vẫn phải lên đường, cứ tiếp tục thế nàu chưa đến 
hai ngày là cơ thể không chịu nổi đâu." 


Không ngờ, Trương Lập và Nhạc Dương đều làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Trương Lập còn nói: 
"Không, điều này rất quan trọng, nếu chúng đều là cóc cái, vậy thì tình cảnh của chúng ta trở 
nên nguy hiểm rồi đấu." 


Sean lắc đầu: "Tôi chưa nghe qua cóc biển chủ động tấn công con người bao giờ cả, không cần 
phải căng thăng." 


Trương Lập và Nhạc Dương đều đánh mắt sang phía Trác Mộc Cường Ba, rồi nói: "Cứ giữ cảnh 
giác thì hơn, không lại trở tau không kịp." Vừa mới dứt lời, đã nghe "oạp” một tiếng, con cóc 
biển bên bờ trái nhảy vụt lên tấn công. Bọn quái dài đến cả hơn ba mươi centimet nàu dùng sức 
bật một cái, đã vượt qua khoảng cách hai ba mét, xông thẳng vào mấy người trên bè gỗ. Sau khi 
con đầu tiên nhảy lên, cả một đoàn quân phía sau cũng ồ ạt nhảy chồm chồm, Sean vội vàng 
đứng bật dậy, thảng thốt kêu lên: "Sao thế được? Sao lại thế? " Đúng lúc ấy thì một con cóc biển 
nhảy bổ vào đầu anh ta. 


Trương Lập cầm lao hất một con cóc đại tướng xuống nước, giơ tay ra hiệu thắng lợi với Nhạc 
Dương, kết luận của hai người bọn họ lại một lần nữa khẳng định được tính chính xác. Nhạc 
Dương ung dung né khỏi một con cóc từ trên cao rơi xuống, cũng giơ tay lên làm hiệu đáp trả. 
Còn lại ba người kia không kịp đề phòng, ai nấy đều cuống hết cả lên. Sean giơ hai tau chộp 
được một con cóc béo ú, một con khác lại đã ngồi chiễm chệ trên đầu anh ta rồi; Ba Tang tau 
đấm chân đá, lần lượt hất hết bọn cóc bám vào người xuống nước; Trác Mộc Cường Ba thì vẫn 
phải giữ cho bè gỗ thăng bằng, chỉ có thể dùng một tau chống lại, một con cóc đang đứng trên 
vai gã tuụ đã bị nhấc lên, nhưng vẫn kịp lè lưỡi ra liếm lên mặt Trác Mộc Cường Ba, vừa trơn 
vừa dính, lại còn một mùi tanh tưởi không sao tả xiết, khiến người ta ngửi mà muốn nôn. 


Trương Lập lại hất một con cóc khác khỏi bè gỗ, thở dài nói: "Sức quyến rũ của Cường Ba thiếu 
gia lớn quá, cả ngàn con cóc biển nàu cùng nhảy lên đâu, sợ rằng cái bè gỗ này không chịu được 
mất." Nhạc Dương gật đầu phụ họa: "Phải đấy, cả đám chúng ta chỉ là người đồng hành mà 
cũng bị liên lụu theo, thật không ngờ bọn cóc động đực cũng khó đối phó thế này chứ." Phía sau 
nơi đuôi bè gỗ đã có bốn năm con cóc biển ngồi chồm hỗm, anh chàng vội tung chân đá văng 
từng con một xuống dòng sông, 


Trương Lập cúi đầu tránh khỏi một con nhảy xéo qua, nói tiếp: "Có nghe chuyện Hoàng tử Ếch 


Trang 349/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chưa? Sau khi được công chúa xinh đẹp hôn một cái, con ếch liền lắc mình biến thành hoàng tử 
đẹp trai. Không biết bọn cóc cái nàu, được hôn xong có biến thành công chúa xinh đẹp không 
nhỉ? " Nhạc Dương đưa tay che mặt, tránh khỏi cú liếm của một con cóc biển, oang oang nói: 
"Không biết, anh đi mà thử." 


Ba Tang bắt đầu thở hồn hển nói: "Nhiều quá, rốt cuộc bọn quái vật nàu muốn làm gì đây? " 


Sean nói: "Ống huỳnh quang sắp tắt rồi, nếu chìm vào bóng tối đen kịt, chúng ta sẽ rất bất lợi 
đó." 


"Ống huờnh quangl " Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn phản ứng, nhặt hai ống huỳnh quang 
ném ra xa tít hai bên bờ. Thoáng một cái, bọn cóc đã nhảy theo phía ánh sáng, Trác Mộc 
Cường Ba thở hắt ra một hơi nói: "Xem ra chúng nghĩ thứ đó giống như điểm tâm hay cái gì đấu 
khác rồi." 


Đã một lúc lâu sau đó, Nhạc Dương vẫn hỏi Trương Lập: "Thế nào rồi? Đã hôn chưa? " Trương 
Lập tức tối gắt lên: "Hôn cái đầu cậu ấu, sao cậu không đi hôn đi." 


Trong rừng, một người lấy làm thắc mắc lầm bẩm: "Kỳ quái thật, tại sao chúng phối hợp ăn ý 
vậy chứ? Với trình độ nhận thức và khả năng ứng biến của chúng, thì phải không biết bọn cóc 
biển sẽ đột nhiên tấn công mới đúng chứ. Ừm, hơn nữa còn lợi dụng nguồn sáng để chuuển dịch 
sự chú ý của các sinh vật trong bóng tối nữa, khả năng ứng phó cũng cao lên rất nhiều, xem ra 
sống trong rừng mấy ngày đã làm đám người nàu càng thêm mẫn tiệp rồi. Có điều, dùng cóc 
biển tấn công, quả thực là có hơi giống trò đùa trẻ con, không biết là mình đánh giá bọn này quá 
thấp, hay là biểu hiện lúc trước của chúng làm mình quá thất vọng đây? Lần sauừm, nếu chúng 
mày ra khỏi được rừng Than Thở, chúng ta mới nói chuyện lần sau vậy." 


Quày quả một đêm, ngủ cũng không đủ giấc, năm người đều uể oải mệt mỏi, tận lúc trời gần 
sáng họ mới có cơ hội nghỉ ngơi giây lát bàn luận về lộ tuyến đào tấu. Nhạc Dương đưa ra Ú 
kiến: "Nếu đi xuống phía Nam, chắc là có thể ra khỏi rừng Than Thở này trong một ngày đấy." 


Ba Tang lắc đầu: "Nhưng quân du kích không thể nào không biết điều này, khẳng định là chúng 
đã bố trí rất nhiều ổ mai phục ở hướng đó rồi. " 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu tiếp tục đi về hướng Đông thì đúng là tiến về phía mục tiêu của 
chúng ta, song vấn đề là như vậy sẽ thành ra càng lúc càng đi sâu vào rừng Than Thở rồi." 
Trương Lập hỏi: "Quay đầu lại đi hướng Tây thì sao? " 


Sean lắc đầu: "Kiến nghị này không được, đi về phía Tây vẫn là rừng Than Thở, lại còn không 
biết có bao nhiêu quân du kích đang đi từ hướng đó nữa, quay lại chẳng phải tự tìm đường chết 
thì là gì? " 


"Ê. Tấp vào bờ, nhẹ nhàng thôi, đừng phát ra tiếng động gì." Ba Tang bảo mọi người lên bờ, 
nhân lúc trời còn tờ mờ chậm rãi tiến bước, chẳng bao lâu sau, những người khác cũng đã nghe 
thấy, đó là tiếng người. Bọn họ nấp trong rừng, chỉ thấy hai người mặc áo rằn ri cộc đang xách 
thùng ra sông lấy nước, vừa đi vừa nói gì đấy, chỉ cần Ba Tang nhắc nhở chậm mấy giây, e rằng 
họ đã chạm mặt hai tên nà rồi. 


Hai tên kia lấy nước, rồi quay đầu đi vào rừng, Nhạc Dương giờ mói nói: "Chúng ta bị bao vâu 


Trang 350/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi. 
Trương Lập hỏi: "Là bọn buôn ma túy hay quân du kích nhỉ? ” 


Sean đáp: "Quân du kích đấu, không biết là tiểu đội nào, không ngờ chúng lại còn đi trước cả 
chúng ta một bước. ” 


Ba Tang nói: "có ai đi do thám với tôi không, biết đâu lại kiếm được vũ khí cũng nên.” 


Trác Mộc Cường Ba bước ra: "Tôi đi, ba người ở lại đây, nếu có gì phát sinh thì cũng còn có 
người tiếp ứng.” 


Sean lắc đầu: "Không được, lực lượng của chúng ta mỏng quá, cùng đi một lượt, nếu có gì không 
ổn sẽ lập tức chạy theo hướng ngược lại. Trong rừng rậm thế này chúng không dám đuổi xa 
đâu, nhân tố nguụ hiểm ở đây quá nhiều, đây là điều mà ai ai cũng biết hết cả." Trương Lập và 
Nhạc Dương cũng tỏ ý không muốn ở lại. 


Không còn cách nào khác, năm người liền cùng lần mò theo hướng hai tên du kích kia biến mất. 
Vừa được mấy bước, Ba Tang lại ra hiệu mọi người dừng lại, chau mày nói: "Phía trước có không 
ít kẻ địch đâu, ít nhất phải mười, không, hai mươi tên trở lên đấy, sợ rằng không chỉ có một tiểu 
đội, mọi người cần thận chút." 


Nhạc Dương thắc mắc: "Lẽ nào chúng biết đây là con đường chúng ta buộc phải đi qua? Sao lại 
có nhiều người chặn ở đây thế? " 


Sean nói: "Không phải đâu, gần đây e rằng chỉ có một con sông này là chảy vào sâu giữa rừng, 
nếu muốn sống sót thì buộc phải đi gần nơi có nước thôi, gần bờ sông có doanh trại của quân 
địch là điều hết sức bình thường, cũng may là chúng ta còn chưa chạm mặt với chúng đấy." 


Tiếng động do quân địch gây ra càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn ồn ào nhốn nháo, cả 
Ba Tang cũng kinh hãi ngóng mắt lên nhìn, không biết phía trước rốt cuộc có bao nhiêu tên 
địch, xem ra muốn kiếm vài món vũ khí không phải chuyện dễ. Cả bọn vòng qua một cây đại 
thụ, vạch đám cỏ trước mặt, phía trước bỗng sáng bừng lên. Trên một bãi đất trống rộng rãi, 
tình hình không khỏi khiến năm người trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. 


Thành lũy 


Năm người vốn đã ước lượng quân địch nhiều lắm cũng chỉ độ một hai tiểu đội, hoặc ba bốn 
mươi người dựng lều bạt ở khoảnh rừng phía trước, giờ đang chuẩn bị đốt lửa nấu cơm. Nhưng 
tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn không giống những gì họ tưởng tượng; trên bãi đất trống rộng 
thênh thang ấy đã có cả những căn nhà gỗ được dựng lên, có người nấu cơm, có người đốt lửa, 
có người đang cưa gỗ, lại còn không ít người đang dựng lên những căn nhà mới. Số lượng nhà 
gỗ đã lên đến sáu bảy chục căn, gần như là một trại lính cỡ nhỏ rồi, lại còn cả một đám du kích 
cứ ra ra vào vào, tuuệt đối không chỉ là một hai trăm người. 


Nhạc Dương nói: "Trời đất, chúng ta chui vào sào huyệt của quân du kích rồi. " 


Sean nhìn gốc cây cụt bên cạnh, nói: "Không phải, vết chặt nàu vẫn còn mới, khoảnh đất trống 
nàu mới được dọn quang từ tối qua thôi. Đâu có lẽ là một trung tâm chỉ huy lâm thời của quân du 
kích, bọn chúng lấy đây làm trung tâm, rồi tỏa đi lùng sục các vùng phụ cận. Trận thế lớn như 


Trang 351/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậu, xem ra là chúng ta mọc cánh cũng khó mà bay thoát rồi. Với sức năm người chúng ta, 
muốn trộm vũ khí ở đây thì quá nguụ hiểm, nhân lúc chúng còn chưa dựng xong tháp canh, mau 
mau chuồn đi cho sớm thì hơn." 


Mọi người lập tức nảy sinh ý muốn thoái lui, song Ba Tang kiến nghị: "Đợi chút đã. Ở đây nhiều 
người như vậy, hai thùng nước làm sao đủ, hai tên vừa đi gánh nước lúc nãy nhất định sẽ trở lại, 
bọn chúng không biết chúng ta đã ở đây, đợi lát nữa chúng ta tìm cách khống chế, rồi lấy vũ khí 
của chúng. Thế nào hả? " 


Mặc dù để nghị này hơi mạo hiểm một chút, nếu không thể lập tức khống chế hai tên đó mà 
không gây ra tiếng động nào, dù chỉ là một chút âm thanh rất nhỏ, năm người sẽ tức khắc bị bắt 
ngay tại chỗ. Có điều, năm người này ngoại trừ Sean ra, đều đã trải qua thập tử nhất sinh trong 
rừng, thậm chí còn đã quen với kiểu sống trên đầu đao lưỡi kiếm của Ba Tang rồi, cho dù chỉ 
kiếm được một khẩu súng lục, cũng còn hơn là cầm cung tên của thổ dân đi tìm cái chết trong 
rừng Than Thở. 


Mặc cho Sean thì thầm can ngăn, năm người nấp trong một bụi câu, đợi hai tên du kích đơn lẻ 
kia tới. Chẳng mấy chốc, quả nhiên lại có thêm vài tên khác đi tới, lần nàu không phải hai mà là 
ba tên, bọn chúng tay xách thùng nước, miệng huứt sao véo von, tên nào tên nấy đều lộ rõ vẻ 
hưng phấn. Ba Tang đang chuẩn bị bảo mọi người ra tau, Sean chợt vẫu tay ngăn họ hành động, 
ra hiệu không được làm bừa, anh ta dỏng tai lên, cơ hồ như đang lắng nghe gì đó. Bốn người 
bâu giờ mới sực nhớ ra là Sean cũng biết một ít tiếng Quechua, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của 
Sean, cả bọn đều lấu làm tò mò không biết mấy tên du kích đang nói gì, xem ra là có quan hệ 
rất lớn với hành động lùng sục quụ mô lần này thì phải. 


Cơ hội đến rồi đi trong thoáng chốc, ba tên kia đi qua gốc cây thì cơ hội tốt nhất để chế phục 
chúng cũng tan biến. Bọn Trác Mộc Cường Ba không ra tay, chỉ trơ mắt ra nhìn Sean đang lặng 
lẽ nghe trộm, dù sao thì biết được nguyên nhân thực sự tại sao đối phương tuụ đuổi mình cũng 
quan trọng hơn một khẩu súng lục nhiều. Đến khi không còn nghe tiếng ba tên kia nữa, Sean 
mới quay đầu lại, nhìn bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt dò xét nghi hoặc, tưởng 
chừng như đang nhìn bốn thứ đồ vật lụ kỳ cổ quái gì lắm vậy. 


Dưới ánh mắt đó của Sean, Nhạc Dương thấy hơi khó chịu, liền hỏi: "bọn chúng, bọn chúng nói 
cái gì đấy? " 
Sean đột nhiên hỏi: "Các anh có biết Thành phố Vàng không? " 


"Biết chứ, " Trương Lập không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngay. Trước khi tới đây bọn họ đã điều 
tra rất kỹ, nội dung được nhắc đến nhiều như Thành phố Vàng đương nhiên là có tra ra rồi. 


Nhạc Dương còn bổ sung thêm: "Chính là Thành phố Vàng mà đế quốc Inca để lại đó. Nghe nói 
kho báu đó ở hồ Guatavita ở Colombia cơ mà, không phải đã bị quân đội chính phủ bảo vệ 
nghiêm ngặt rồi hay sao? ” 


Sean không nói gì, nhưng lại không ngừng cười khẩu, điệu bộ như đang chế giễu Nhạc Dương 
bịt tai trộm chuông vậu. 


Ba Tang nói: "Thành phố Vàng thì quan hệ gì đến chúng tôi? Rốt cuộc là anh đã nghe được 
những gì? " 


Trang 352/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean đáp: "Tôi không nói đến hồ Vàng, mà là Thành phố Vàng. Ai mà chẳng biết, hồ Vàng chỉ 
là một nơi để các đời vua Inca ném bảo vật xuống khi cử hành nghi thức nhất định, còn thành 
phố Vàng, là quê hương của vàng, El Dorado cơl Nơi đó khắp nơi đều là vàng, nhưng đã được 
rừng rậm che phủ toàn bộ, người ta dùng vàng xây thành quách cung điện, dùng vàng đúc bàn 
ghế giường tủ, đến cả đường ởi, cũng lót bằng vàng nốt." Sean cố ú nhấn giọng, lại dùng ánh 
mắt "rõ ràng là các anh biết rồi" liếc nhìn bốn người, kế đó nói tiếp: "Hơn nữa, Thành phố Vàng 
thần bí nhưng đã thực sự từng tôn tại trên đời đó, đến giờ vẫn ẩn tàng ở nơi nào đó trong rừng 
sâu, chưa bị con người phát hiện.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Tôi không hiểu, rốt cuộc Thành phố Vàng có quan hệ gì với 
chúng ta? ” 


Sean chỉ tay về phía ba tên vừa biến mất, nói: "Bọn chúng nói, bốn người Trung Quốc các anh 
biết Thành phố Vàng ở đâu, chỉ cần bắt được" 


"Anh nói cái gì hải " Bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy, Trương Lập thẳng thốt kêu toáng 
lên, đột nhiên bên dưới có người quát lên gì đó, rõ ràng là đang hỏi: "Ai đấy! " Thì ra là ba tên 
kia đã lấy nước trở về, đang xông tới chỗ cái cây bọn họ ấn nấp. 


Nhạc Dương kêu lên: "Hỏng bét, bị phát hiện rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chạy maul " Ba Tang lại nói: "Thịt chúng đi! " Kết quả là hai người 
cùng lên tiếng một lúc, ba người còn lại thành ra không biết nên nghe ai. Trong khoảnh khắc 
ngần ngừ đó, Ba Tang đã nhảy khỏi cành câu, nhằm một tên rồi đè ngửa hắn ra đất. 


Trác Mộc Cường Ba thở dài, cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo, vậy là cả năm người đều nhảu 
xuống. Đối thủ của Ba tang là một gã khổng lồ cao tới một mét tám, thân hình lực lưỡng không 
thua gì Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang bổ tới liền hất văng khẩu súng lục tên kia vừa móc cảm 
trên tau, anh ta vốn tưởng chỉ một hai đòn là chế phục được tên này, chẳng ngờ thân thủ hắn 
cũng không tệ chút nào, ngược lại còn giữ chặt hai cổ tau Ba Tang, đè anh ta xuống dưới, mũi 
dao găm chỉ cách mắt Ba Tang chừng mười centimet không ngừng đung đưa. Ba Tang bóp chặt 
cánh tau cầm dao của đối phương, nhưng bàn tay cầm dao khỏe như vâm ấy vẫn không ngừng 
nhích về phía anh ta. Ba Tang liếc thấy Trương Lập đang cầm cây lao đứng bên cạnh, nhưng lại 
rụt rè không dám ra tay, liền bực mình hét lớn: "Còn không may ra tay đi! " 


Trương Lập luống cuống, dùng sức đâm mạnh cây lao xuống, kết quả là đâm thủng luôn người 
tên kia, suýt chút nữa thì xuyên qua cả Ba Tang. Lưỡi dao sượt qua nách anh ta, cắm phập 
xuống đất. Ba Tang tốn khá nhiều sức mới hất được tên kia sang một bên, thở hồng hộc vài hơi 
rồi bò dậy hỏi: "Tại sao không ra tay luôn đi, suút chút nữa tôi bị hắn giết chết rồi đấy! " 


Kế đó nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba và một tên khác đang lăn qua lăn 
lại, Nhạc Dương đứng một bên cũng không biết làm thế nào giúp đỡ gã. Ba Tang lườm anh 
chàng một cái, gắt gỏng: "Sợ cái mẹ gì! Cậu không giết hắn, hắn sẽ giết sạch cả chúng ta đấy." 
Nói đoạn anh ta rút con dao săn ra, nhân lúc tên kia bị Trác Mộc Cường Ba đè xuống dưới, 
không hề do dự, chọc thẳng vào khoảng giữa đầu gã và đối thủ, cũng chẳng buồn để ú tới ánh 
mắt kinh hoảng của Trác Mộc Cường Ba, cứ thế chặt xuống một phát, máu tươi bắn tóe ra làm 
ướt sũng cả đầu tóc gã. Lúc ngấng đầu lên, chỉ thấu Sean mình mẩu đầy bụi đất lá câu đứng ở 
đằng xa, dưới chân là tên du kích thứ ba, gật đầu cười chua chát nói: "Tôi thì không vấn đề gì. 
Đi, đi mau.” 


Trang 353/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương liếc vào trong rừng, nói: "Súng lục! ” 


Trác Mộc Cường Ba mặt đầy máu me đứng lên, nói: "Bỏ đi, không kịp nữa đâu, bọn chúng ra 
rồi đấu, chạu mau. Trương Lập, còn ngây ra đấy làm gì, chạy." Trong rừng bóng người thấp 
thoáng, không biết là đã có bao nhiêu tên bị kinh động. 


Trương Lập đứng phía sau, hoảng hốt lắm bẩm: "Tôi đã giết hắn, tôi đã giết hắn" 

Ba Tang nói: "Cậu không giết hắn, hắn sẽ giết cậu. Mấu ngày trước trong rừng, chẳng phải cậu 
cũng dùng súng giết vô số người đấy sao? " Nhưng anh ta cũng biết, dùng súng tiểu liên bắn bừa 
giết người và dùng dao đâm chết một người, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thế nên chỉ 
điềm đạm nhắc nhở một câu như thế chứ không nói gì nhiều. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh nhắc lại lần nữa xem nào, bọn chúng nói những gì? " 


Sean đáp: "Tên đánh nhau với Ba Tang nói, bốn người Trung Quốc lần này không thoát được 
rồi. Tên vật lộn với anh bảo, không sợ các anh chạy mất, mà chỉ sợ chết ở trong rừng thôi, vậu 
thì chúng ta chẳng biết được gì nữa rồi. Tên đánh nhau với Ba Tang kia lại hỏi, rốt cuộc tin tức 
ấu có chuẩn xác hay không, bọn anh biết Thành phố Vàng ở đâu thật đấy chứ? Tôi nghe thấy 
câu này, mới ra hiệu cho các anh tạm thời đừng ra tay. Sau đó, tên mà anh tấn công nói, khẳng 
định là chính xác, hình như là tướng quân gì đó trực tiếp hạ lệnh, lúc này tên bị tôi hạ gục chêm 
vào một câu, hỏi sao lần này một tên đội trưởng nào đó không tới, bọn chúng còn nói thêm mấu 
câu chắc chắn Thành phố Vàng ở trong khu rừng này. Rốt cuộc các anh” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh tin hay không thì tùy, chúng tôi không biết nơi ấu ở đâu, hơn nữa 
vào rừng lần này hoàn toàn chỉ là bất ngờ, dựa theo tính toán ban đầu của chúng tôi, tuyệt đối 
không thể nào đến đây được. Bây giờ điều mà chúng tôi muốn, chỉ là làm sao để ra khỏi nơi 
đáng chết này, căn bản không hề có ú nghĩ đi tìm Thành phố Vàng gì đó đâu." 


Sean bình tĩnh liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Không cần giải thích, tôi tin các anh. Các 
anh không giống kẻ đã sống trong rừng. Nếu một đám người chưa bao giờ vào rừng mà biết vị 
trí cụ thể của Thành phố Vàng, đấu chẳng phải là trò đùa hay sao." 


Nhạc Dương uất ức nói: "Là kẻ nào đã tung tin đồn ác độc như vậy, chỉ một câu nói đã đấu 
chúng ta vào vùng đất chết này rồi. Chúng ta phải giải thích cho rõ chuyện này mới được, nếu 
không chẳng lẽ cứ bị quân du kích đuổi mãi thế này à? " 


Ba Tang nói: "Được đấy, trung tâm chỉ huy lâm thời của chúng ở kia kìa, cậu chỉ cần quay đầu đi 
ngược lại là xong, cậu nghĩ xem chúng có nghe cậu giải thích hay không. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Liệu có khả năng nào là kẻ khác lợi dụng chúng ta thu hút sự chú Ú 
của quân du kích không? " 


Sean lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên, muốn để các nhân vật cấp cao trong 
quân du kích tin vào chuyện này, năng lực của đám người đó nhất định không phải tầm thường, 
bọn chúng biết chắc là các anh không thể đối chất với quân du kích, bởi vì bất luận là ai, chỉ cần 
câu trả lời của anh không làm chúng hài lòng, cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi; hơn 
nữa, các anh có biết Thành phố Vàng có ý nghĩa như thế nào với quân du kích không? Có tài 
sản trong Thành phố Vàng, quân du kích có thể mua thêm nhiều vũ khí, chiêu binh mãi mã, có 


Trang 354/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đủ thực lực lật đổ chính phủ đương quyên, có thể thành lập một chính phủ mới. Nếu bọn chúng 
thực sự tin các anh biết Thành phố Vàng ở đâu, đừng nói là các anh đang ở trong địa bàn của 
chúng, cho dù anh ở nơi góc biển chân trời, quân du kích cũng sẽ bất chấp mọi giá tìm các anh 
về bằng được. Bọn người đã rêu rao tin đồn này, đúng là đã cho các anh một đòn đau nhớ đời 
rồi đâu." 


"Rốt cuộc là chuyện gì vậu? Từ lúc đặt chân vào rừng, chuyện gì cũng khiến người ta nghĩ mãi 
mà chẳng thông." Trác Mộc Cường Ba cũng mơ hồ chẳng hiểu gì. 


Nhạc Dương nói: "Hình như bọn chúng không đuổi theo, đúng là kỳ quái thật." 


Ba Tang nói nhanh: "Mặc kệ, bâu giờ chúng ta không thể dừng lại, chạu được bao xa thì chạu 
đi.” 


Ở hiện trường nơi bọn Ba Tang ra tay, mấy chục gã du kích vâu xung quanh, một tên trông bộ 
dạng có vẻ như là chỉ huy quò xuống bên cạnh thi thể bị Trương Lập đâm xuyên qua, quan sát 
một lúc lâu rồi mới nhổ mũi lao lên, đoạn dùng tiếng Quechua nói với một tên chột mắt đứng 
cạnh: "Xem đi, có phải chúng không? ” 


Tên chột mắt đón lấu mũi dao, quan sát sờ mó một lúc, mới nói: "Không lầm được đâu, thân lao 
này đã bóng loáng cả lên, nhất định là được người ta thường xuyên sử dụng, hơn nữa, có thể 
đâm xuyên qua người Akasu rồi còn cắm phập xuống đất, sức lực như vậy, ngoài bọn ăn thịt 
người ra còn ai làm nổi nữa chứ? " Nhắc đến bộ lạc ăn thịt người, sắc mặt hắn tái dại đi. 


Tên chỉ huy cũng lắc đầu nói: "Hai tiểu đội trưởng, một binh sĩ cấp năm, bốn tên Trung Quốc 
kia không làm sạch sẽ được như vậy đâu. Đặc biệt là nhát dao cắt cổ Kura, cắt đứt cổ họng, rồi 
lại cắt cả cơ và gân vùng cổ, gần như là đã cắt rời cả đầu hắn ra, ngoại trừ liễm mặt trăng của 
bọn đầu lợn, còn có loại dao nào gây ra vết thương sâu như vậy được chứ? " 


"Nhưng mà, tại sao chúng không cắt đầu người mang ởi chứ? " Một tên trông như phó chỉ huy 
đứng bên cạnh hỏi. 


Tên chột mắt nói: "Có lẽ là để thị uụ cũng nên, ba người, ba cách chết khác nhau, bọn ăn thịt 
người đang cảnh cáo chúng ta, cảnh cáo chúng ta đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Không biết 
đám ăn thịt người này có lai lịch thế nào, tôi định tìm một tên Kukuer làm hướng đạo nhưng lại 
bị chúng từ chối, hừ, uống công chúng ta năm nào cũng cho chúng bao nhiêu lợi ích." 


Tên chỉ huy đáp: "Rừng Than Thở trước giờ vẫn là vùng đất cấm của người Kukuer, đối với đám 
ăn thịt người sống trong rừng, bọn họ càng cung kính tránh xa, bọn họ sợ cũng hợp lý thôi. 
Ừmđây là" Tên chỉ huy đang kiểm tra nguyên nhân cái chết của tên binh sĩ cấp năm bị Sean giết 
chết bỗng phát ra một tiếng kêu kinh hãi, chân mày hắn nhíu chặt lại: "Khí quản của Kana bị 
bóp vỡ, khí quản là tổ chức mềm cơ, bản thân có tính đàn hồi cơ mà, không ngờ lại bị người ta 
dùng tay bóp nát. Thủ pháp này, gần như có thể so bì với sát thủ chuyên nghiệp rồi còn gì, rốt 
cuộc là bộ tộc nào gây ra đây? " Hắn đứng lên, hét lớn: "Bao nhiêu người đứng đây làm cái mẹ 
gì! Chờ chết hả! Lập tức trở về, nghiêm khắc giám sát động tĩnh xung quanh, cảm chắc vũ khí 
cho tao, bọn giết người nàu ẩn hiện như bóng ma ấy. Sau này đi lấy nước, nhất định phải từ 
mười người trở lên cùng đi! Nhớ cho kỹ, ban ngày không được rời khỏi doanh trại này, hành 


^7s 1T 


động lùng sục chỉ thực hiện sau khi trời tối. 


Trang 355/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Năm người thở hồng hộc từ từ chậm bước, quả thực là không còn ai còn hơi sức chạy tiếp nữa, 
Ba Tang nói: "Đúng là không đuổi theo." 


Sean nói: "Không đuổi theo cũng không chắc là chuyện hay ho gì, cả quân du kích cũng sợ bọn 
ăn thịt người trong rừng Than Thở này, không dám công nhiên tiến hành lùng sục quy mô lớn 
giữa ban ngày ban mặt, còn phải xây dựng doanh trại để tự bảo vệ lấu thân. Bây giờ năm người 
chúng ta, chẳng may gặp phải bọn ăn thịt người đấu, chẳng phải sẽ thành một đĩa điểm tâm hay 
sao? ” 


Nhạc Dương nói: "Từ lúc chưa vào rừng tôi đã bảo sao không có gì không ổn rồi mà, thì ra có 
người ngấm ngầm giở trò, hại chúng ta bị đuổi bắt khổ sở thế này." 


Trương Lập nói: "Cường Ba thiếu gia, anh nghĩ có phải bọn người lần trước truy đuổi chúng ta ở 
Khả Khả Tây Lụ giở trò không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu là bọn chúng, lần trước là vì muốn ép chúng ta nhập bọn, vậy là 
lần này thì là vì nguyên nhân gì đây? Hơn nữa đến giờ cũng đã thấy người đó xuất hiện đâu? 
Chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta chớ nên đoán bừa trước khi có đầy đủ manh 
mối. Chúng ta đã chạy từ hôm qua đến giờ rồi, cũng nên ăn cái gì đó đi, tìm nơi nào gần đây 
nghỉ một lát nữa. " 


Nhạc Dương thắc mắc: "Lạ thật, chúng ta chạy lâu như vậy rồi, sao trời vẫn âm u thế nhỉ, đáng 
lẽ phải sáng từ lâu rồi mới đúng chứ." 


Ba Tang ngấng đầu lên, nhìn sắc trời, đột nhiên nhảy dựng lên: "Con bà nó! Nhà rách còn gặp 
đêm mưa, mây đấy! Xem ra hôm nay sẽ mưa lớn đây, chúng ta cũng may mắn thật đấy! " 


Trương Lập làu bàu: "Mưa một trận thôi mà, thì cứ để nó mưa đi, anh cần gì phải tức tối đến thế 
chứ.” 


Ba Tang nói: "Cậu hiểu cái rắm gì, cậu có biết mưa trong rừng nhiệt đới là như thế nào không? 
Một chốc nữa là cậu biết nó ghê gớm thế nào ngay thôi. 


Mây đen cuôồn cuộn tràn về, có thể thấy rất rõ chúng đang không ngừng quay cuông vần vũ, tựa 
như mặt biển lớn đang nổi cơn sóng cồn, các dòng chảy ngầm sục sôi giận dữ, hơn nữa lại còn 
không ngừng dữ dội thêm, bầu trời âm u mờ mịt, gâu cho người ta cảm giác đè nén, bức bối đến 
khó thở. 


Không có thời gian săn bắt thú hoang nữa, năm người đành lấy đồ ăn nhanh ra, đun nước nấu 
qua loa ăn tạm. Vừa như bắt đầu, trong rừng đã xuất hiện tiếng động kỳ dị, tựa như có gì đó 
trong bụi cây, số lượng cũng không phải là ít. Lũ chim trên cây đột nhiên ngừng hót, mấy con 
khỉ đuôi cụt không hiểu tên gọi là gì thoắt cái đã biến mất tăm mất tích, khu rừng vốn đã đen tối 
nay lại càng thêm tối tăm, chỉ nghe từng trận gió thôi là câu rụng xào xạc từ trong vùng tối đen 
ấu truyền ra. 


Thức ăn nhanh đã nhét cả vào mồm, nhưng thử hỏi ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa? Cả bọn 
đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng thoáng dâng trào cảm giác bất an, lần này lại là cái gì nữa 
đây? Bộ lạc ăn thịt người? Quân du kích? Hay là thứ gì đó khác? 


Trang 356/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chú Thích 


1. Vị thần sáng tạo ra vạn vật trong thần thoại Inca 


2. Devil Fish: Cá đuối hai mõm 


Trang 357/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 12 - Hồng Hoang: Bản Tay Thương 


Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ âm ầm như 
bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống, hoa nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành màn 
bụi nước, cao đến hơn một mét. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương giội ập 
xuống, dưới đất là mâu mù vấn vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng 
tối phủ che, lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi không có mưa, không, 
là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi! 


Thợ săn siêu cấp 


Thức ăn đã đưa lên đến miệng lại từ từ hạ xuống, chầm chậm rút ra con dao tùy thân, năm 
người đều không có súng ống, sức chiến đấu đã giảm đi một phần đáng kể, muốn chạy cũng vô 
dụng rồi, dựa vào phương hướng âm thanh truyền tới để phán đoán, bọn họ đã bị bao vây. Nếu 
là bộ lạc ăn thịt người hoặc quân du kích, chỉ e năm người bọn họ còn chẳng có cả cơ hội chống 
trả, giờ chỉ hụ vọng đây là một bầy dã thú, năm người may ra còn liều mạng được một phen. 


Một đôi mắt vàng rực, gương mặt của động vật họ mèo ló ra. Nó thận trọng ló đầu khỏi bụi cỏ, 
kế đó là nửa thân mình, rồi cả cơ thể, bộ lông đen óng mượt như lụa, thân thể thuôn thuôn như 
giọt nước, điệu bộ oai phong đầy vẻ kiêu ngạo, con vật lạnh lùng nhìn năm con mỗi đứng thẳng 
với ánh mắt dò xét. Bọn họ là thức ăn của nó, từ giây phút chạm mặt nhau, điều đó đã được số 
mệnh quyvết định rồi, nó, là một con báo châu Mỹ. 


Một con, hai con, ba con, tổng cộng năm con báo châu Mỹ, hình thành một vòng vây, dồn năm 
người bọn Trác Mộc Cường Ba vào giữa. Tất cả đều tuyển một màu đen, không tính đuôi, thể 
hình con nào cũng phải dài hơn hai mét. Bọn chúng chính là chủ nhân của rừng sâu, trên đại lục 
Nam Mỹ này, báo đen cũng thường được dùng làm biểu tượng cho vương quuền của hoàng tộc. 
Một con báo châu Mũ, thậm chí còn có thể làm thịt được cả loài cá sấu hình thể lớn hơn nó gấp 
bội, nếu chẳng phải trong rừng sâu vẫn còn tồn tại loài dị thú biến thái mạnh mẽ đến độ khiến 
người ta rởn người thì có thể coi báo châu Mỹ gần như đã là điểm cuối của chuỗi thức ăn trên 
vùng đất này rồi. Bọn chúng có sức bùng phát còn đáng sợ hơn cả hổ dữ và sư tử, sở hữu thể 
hình ưu việt hơn loài báo săn, cùng với mọi ưu điểm của động vật họ mèo. Hành động trong 
đêm, trèo câu, bơi dưới nước, trong rừng sâu, không có hoàn cảnh nào làm khó được chúng cả. 


Năm người dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn, dao sắc sáng bóng cầm chắc trên tay, bọn 
báo châu Mỹ kia hình như cũng biết những lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lấp lóa đó có thể gâu 
thương tích cho mình, nên cũng không nôn nóng lại gần vội, mà chảm chậm di chuyển theo 
đường tròn, ngắm nghĩa vật săn của mình như mèo vờn chuột. Nhạc Dương thấp giọng chửi bới: 
"Chó chết thật, bọn chúng không phải động vật chỉ đi một mình sao? Tự nhiên ở đâu ra một lúc 
năm con thế này? " 


Sean nói: "Vứt hết mấy thứ lý thuyết suông anh đọc trong sách vào sọt rác đi cho rồi, trong thế 
giới tự nhiên, không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Đây rõ ràng là cả nhà cùng đi săn 
còn gì, hai con cái, ba con đực, chắc là một đôi vợ chồng báo dắt theo ba đứa con đi săn. Bọn 
chúng đã lộ mặt bao vây chúng ta thế này, xem ra là đã chắc mầm thịt được bọn chúng ta rồi, 


Trang 358/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


các anh chuẩn bị hết chưa? Cần thận nhé, bọn chúng là loài động vật có thể tấn công từ nhiều 
góc độ khác nhau đó.” 


Báo châu Mỹ không như các loài khác trong họ nhà mèo chỉ giỏi tấn công vào cổ họng con mỗi, 
bọn chúng có cơ hàm và hàm dưới cực kỳ khỏe mạnh, đoi răng nanh sắc như hai lưỡi dao có thể 
trực tiếp cắn thủng cả xương sọ vật săn, thậm chí còn có thể cắn xuyên qua mai rùa biển, chỉ 
cần bị nó cắn một miếng, ít nhất cũng phải dứt gân toác thịt chứ chẳng chơi. 


Nếu như họ có súng, vậy thì hoàn toàn có thể không cần sợ bọn mãnh thú này, nhưng lúc nàu 
trong tau năm người chỉ có năm con dao săn, đem so ra, mấy con dao còn khó sử dụng hơn 
nanh vuốt của bọn báo châu Mỹ kia, năm người đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa, ngoài 
Sean chưa biết thế nào, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiểu rất rõ, bọn họ không có 
bất cứ kinh nghiệm săn bắt báo châu Mỹ nào, có trời mới biết bọn quái kia sẽ tấn công từ phía 
nào. Trương Lập run giọng nói: "Cường Ba thiếu gia, anh... anh... không phải anh rất giỏi giao 
lưu với động vật à? Anh xem có thể giảng hòa với bọn này được không? " 


Trác Mộc Cường Ba sựng người, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi? Tôi chỉ nói chuyện được với chó sói 
thôi, còn bọn này, thể hình hơi lớn chút, óc hình như lại hơi nhỏ một chút, năng lực lý giải sợ 
rằng không bằng được sói đâu, với lại chúng ta đang ở nước ngoài, tôi có nói gì chúng cũng đâu 
có hiểu chứ." 


Trương Lập ai oán kêu gào: "Tôi còn chưa ăn cái gì đấu, chẳng lẽ lại bị ăn thịt thế này sao? " 


Nhạc Dương chợt lên tiếng: "Cường Ba thiếu gia, anh có thể phân biệt được hai con nào là cái 
không? " "Làm gì? " "Không phải, chủ yếu là tôi muốn xem thử, có phải ánh mắt của hai `cô 
nương' thì dịu dàng hơn một chút hay không thôi." Có điều lần này thì lý luận về sức hấp dẫn 
của Trác Mộc Cường Ba với phái nữ của bọn họ dường như đã mất linh, năm con báo châu Mỹ 
chỉ trợn mắt gườm gườm, mười con mắt toát lên bản tính khát máu, những cặp răng nanh trong 
năm cái miệng há to toát ra ánh sáng lành lạnh ghê người. 


Một con báo bỗng chồm tới, quả đúng là nhanh như điện chớp, chỉ thấy cơn lốc đen đó bổ 
thẳng vào Trương Lập, Trương Lập vội vung tau, chỉ biết giơ dao lên dọa dẫm, con báo liền đảo 
mình trên không, lộn trở về vòng vâu bên ngòai, tiếp tục xoay chuủỦen, thì ra chỉ giả vờ tấn công 
để thăm dò. Nhưng sau khi vọt lên, con báo kia không trở về vị trí ban đầu của nó, mà lại đi 
song song với một con khác, ở giữa vòng vâu xuất hiện một kẽ hở. Sean thấp giọng nói: "Giữ 
vững nhé, bọn chúng đang dọa chúng ta, để chúng ta tự lộ sơ hở, nếu ai hoảng hốt quá mà chạu 
ra ngoài sẽ bị chúng nó vây vào tấn công đấy." 


Ký ức về ba anh em nhà sói xám vẫn còn mới nguyên trong đầu Trương Lập, anh chàng không 
khỏi thở dài: "Sao bây giờ động vật hoang dã đều trở nên thông minh hết vậy nhỉ! " 


Sean lắc đầu nói: "Đây là chiến thuật chúng sử dụng khi săn bắt các đàn bò, cừu, hươu, có thể 
nói là sự tích lũy kinh nghiệm, chứ cũng chưa được tính là thông minh đâu. 


Ba Tang mắt lộ hung quang, nói: "Lại còn dám coi chúng ta là lũ bò cừu nữa hả, để tao cho 
chúng mày biết thế nào là lợi hại." Nói xong liền xắn tay áo lên, chuẩn bị liều mạng một phen. 
Trác Mộc Cường Ba vội can: "Đừng xung động, một mình anh thì không được đâu." Gã biết rõ, 
nếu chỉ một con, hai con báo châu Mỹ, thì may ra năm người bọn gã còn liều được một phen, 
nhưng giờ có tới năm con ở trước mắt, muốn đấu sức thì tuyệt đối không thể, chỉ có thể dùng trí 


Trang 359/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mà thôi. 


Nhưng đám báo châu Mỹ này lại chẳng cho bọn gã có thời gian suụ nghĩ. Lần này là hai con 
cùng lúc nhảy lên chào hỏi Nhạc Dương, Nhạc Dương còn đang chuẩn bị vung dao, thân hình 
đen tuyển kia đã xô tới, anh chàng hốt hoảng, vội lùi lại một bước, song năm người đang áp chặt 
lưng vào nhau, ai cũng muốn lùi lại, kết cục là chẳng ai lùi được. Mất thấu cặp răng nanh sắc 
nhọn kia chỉ còn cách mình trong gang tấc, Nhạc Dương bất chấp nguy hiểm có thể mất cả 
cánh tau, giơ dao chọc thẳng vào miệng con báo, không ngờ đây vẫn chỉ là đòn dứ của con quái, 
đến nửa chừng nó lại dừng lại. Một dao của Nhạc Dương đâm ra không trúng đích, song vẫn còn 
một con thứ hai há miệng bổ vào đùi anh, nếu bị cắn phải, chắc chắn là cái chân đó phải "bai 
bai" Nhạc Dương rồi. Trong lúc luống cuống ấy, Nhạc Dương rút chân về, dựa vào Ba Tang bên 
cạnh, Ba Tang vung dao lên chém con báo châu Mỹ, con báo đớp được ống quần Nhạc Dương, 
xé ra một mảng lớn rồi quay ngoặt trở về. Lại có một con khác đứng trước mặt Ba Tang nhăm 
nhe muốn chồm tới, anh ta đành phải rụt dao về hộ thân. 


Lao tới như chớp, thoái lui như điện, bao vây nghiêm ngặt, đột ngột tấn công, đàn báo châu Mỹ 
nàu phối hợp hết sức chặt chẽ, khiến năm người bị bao vây tâm thần bất định, căng thẳng cao 
độ. Lần này là ba con báo cùng lên, hai con nghỉ binh, một con tấn công từ bên mặt, mục tiêu là 
Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vung dao đấy lui hai con trước mặt, đồng thời lách 
người tránh cú táp của con thứ ba, vươn tav trái ra đập mạnh vào phần bụng mềm của con ác 
thú một phát. Con quái kia lăn tròn một vòng dưới đất rồi đứng lên như không có chuyện gì xảu 
ra, lắc lắc bộ lông, đoạn lại ung dung tiếp tục trở lại vòng vâu. 


Kế đó, lại là ba con cùng lên, bọn chúng nhìn thì có vẻ muốn bổ tới chỗ Trương Lập, đột nhiên 
lại bất ngờ chuyển hướng giữa chừng, chuyển sang tấn công Ba Tang. Ba Tang từng trải vô số 
trận chiến, nhất thời cũng phải luống cuống tay chân, vội vàng vung bừa con dao lên bảo vệ 
toàn thân, hiềm nỗi cả lông báo cũng chẳng chạm được vào cọng nào. Cứ như vậu mấy lần liền, 
năm con báo dừng vòng xoay lại, đứng yên một chỗ. Sean tranh thủ nói: "Bọn chúng đang lần 
lượt thăm dò chúng ta đấy, bắt đầu từ người chúng cho là yếu nhất. " 


Trương Lập liếc sang phía Nhạc Dương, tỏ vẻ không phục nói: "Tại sao lại bắt đầu từ tôi chứ 
nhỉ? " 


Ba Tang lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại không tấn công anh? " 


"Tôi? " Sean hình như cũng vừa mới nghĩ đến vấn để này, anh ta ngần ngại gượng cười nói: 
"Chuyện này, kha kha, chuyện này à... hay la tại tôi gầy quá, không có thịt cũng nên." 


"Vên lặng." Trác Mộc Cường Ba nói, "Bọn chúng dừng lại rồi, hình như lần này là chuẩn bị tấn 
công chính thức đấy, không biết mục tiêu của chúng là ai nữa." 


Năm con báo đen nhất tể bổ tới một lúc, tốc độ còn nhanh hơn cả tên bắn, chúng toàn nhằm 
vào những chỗ khó đề phòng như cổ tau hoặc đùi của năm người mà tấn công. Bọn Trác Mộc 
Cường Ba mỗi người một con dao, người thì lách sang trái, người thì né sang phải, hoặc rùn 
người xuống tránh khỏi nanh vuốt lũ báo. Chỉ nghe "cộc” một tiếng, thì ra là hai anh chàng 
Trương Lập, Nhạc Dương, báo đen còn chưa bổ tới, đầu hai người đã va vào nhau sưng vù cả 
lên. Ba Tang vung dao chém thẳng tới, con báo đen trước mặt anh ta sững lại giữa không trung, 
nhanh chóng trầm mình xuống, nhằm vào đùi non Ba Tang mà đớp, Ba Tang vội tung chân đá 
ra một cước, lực không mạnh lắm, nhưng cũng tránh khỏi cú cạp của con vật. Con báo đó liền 


Trang 360/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nương đà lăn một vòng, gầm gừ trong miệng, thú tính nổi lên, vung móng vuốt lên đập mạnh, 
lúc nàu người ở ngay trứoc mặt nó, lại chính là Nhạc Dương. Còn Nhạc Dương và Trương Lập 
sau khi bị cụng đầu, liền bị hai con báo đen tận dụng thời cơ, giậm mạnh chân xuống đất rồi bổ 
nhào lên, con lao về phía Trương Lập hơi chếch về phía phải, còn con bổ tới chỗ Nhạc Dương, 
lại cũng chếch về bên phải, dường như hai con thú đã nhằm chuẩn vào hai cánh tay Nhạc 
Dương, định cùng lúc hạ thủ. 


Hai con còn lại thì gườm gườm nhìn chòng chọc vào Trác Mộc Cường Ba và Sean, không để hai 
người bọn gã có bất cứ cơ hội nào ra tay ứng cứu. Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Bọn chúng 
muốn đối phhó với Nhạc Dương." Cùng lúc đó thân thể gã cũng nghiêng sang một bên để Nhạc 
Dương có khoảng Trống mà lùi lại một bước. Thân hình Trác Mộc Cường Ba vừa nhích động, 
con báo đen trước mặt gã bỗng xồ lên tấn công, Trác Mộc Cường Ba vội vung dao lên đón đỡ. 
Còn Sean và con báo đen còn lại giờ đã lâm vào thế cảm cự, hai bên đều không cử động nhúc 
nhích chút nào. Trác Mộc Cường Ba trên chắn dưới đã, khiến con báo đen trước mặt gã cứ phải 
nhảy nhót thoắt bên nọ thoắt bên kia, trước sau vẫn không tìm được cơ hội phản kích, đồng thời 
kéo mạnh Nhạc Dương một cái. Dù là vậy, con báo tấn công đùi non Nhạc Dương vẫn không hề 
khách khí mà quào trên đùi Nhạc Dương một phát, trên đó lập tức hiện ra ba vệt đỏ tươi, máu 
tươi rỉ ra ngoài. 


Vừa ngửi mùi máu tanh, mấu con mãnh thú càng thêm hung dữ, bọn chúng nhe nanh nhe vuốt, 
chừng như muốn bổ tới lần nữa, thất bại, rồi lại tiếp tục chảm chậm tiến lên. Cứ như vậy, nhào 
lên rồi rụt về, thêm một lượt nữa, trên quần áo Ba Tang, Trương Lập đã có thêm mấy chỗ rách, 
Nhạc Dương bị thương, Trác Mộc Cường Ba và Sean dù chưa bị thương, nhưng cũng hết sức 
căng thẳng, không dám lơ là chút nào. 


Nhạc Dương nghiến răng nhịn đau, Ba Tang và Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, trong 
đều hiểu rõ, nếu cứ để chúng tấn công thế này thêm vài lần nữa, chỉ sợ cả bọn đều sẽ trở thành 
đồ ăn trong bụng bọn báo đen này hết mất. Quả nhiên, sau đợt tấn công thứ hai, Nhạc Dương 
đã không còn là người duy nhất bị thương nữa, tuy nói là dao của Ba Tang rạch đứt da một con 
báo đen, song chỉ là vết thương ngoài da, thậm chí e là chẳng có máu nữa, nhưng con báo đó lại 
nổi điên lên cào nát bươm cánh tay anh ta, da thịt bung bét, chỉ cần sâu thêm chút nữa là đã 
thấu cả xương tồi. 


Ông Trời cũng không thương lấy họ, mâu đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, nặng nề đè trĩu lên 
bầu trời, ở sâu trong rừng rậm, khung cảnh đã tối đen như mực. Đôi mắt của năm con báo đen 
đã trải qua tiến hóa, phóng ra những tia sáng lóa mắt trong đêm tối âm trầm tựa những viên 
ngọc thạch lấp lánh, nhưng lại mang đến cho người ta nỗi kinh hoàng vô biên. Sean nói, những 
tên thợ săn siêu cấp này, có thói quen đứng nhìn chằm chằm vào con mồi thật lâu. Đôi mắt 
chúng luôn hướng vào đôi mắt vật săn, phẳng phất như muốn nhìn vào sâu trong đáy lòng đối 
phương, khiến con môi tự động sụp đổ, để lộ ra sơ hở chí mạng. 


Không khí cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi, năm con người đang bị vây chặt dần 
dân nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Khi máu dồn lên thái dương, màng nhĩ cũng bắt 
đầu cộng hưởng, nỗi sợ sục sôi dâng trào dữ dội. Trong trận đối đầu giữa người và báo này, đám 
sát thủ trời sinh kia rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, đến cả người mạnh mẽ như Trác Mộc 
Cường Ba cũng trở nên bất lực trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của chúng. Mỗi người đều 
đang thầm tính toán xem mình sẽ chết theo cách nào, đúng lúc này, năm con báo đen không 
hẹn mà cùng lúc chuyển động cái đầu, từ phương hướng chuyển động của năm cặp mắt ấy, có 


Trang 361/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể nhận ra, bọn báo đang nhìn ngang ngó dọc gì đó. Trong không khí ẩn chứa những luồng 
thông tin mà con người không sao dò kiếm được, nhưng giác quan nhạy bén của bọn báo đen 
thì đã không bỏ qua. 


Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, năm con báo đen đột nhiên quay đầu, cứ thế biến mất 
trong màn đêm, đột ngột hệt như khi chúng xuất hiện vậy, hiện trường giờ chỉ còn lại năm kẻ 
gặp nạn mồ hôi đầm đìa ướt cả quần áo. Nét mặt bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng rũ 
xuống theo chân bọn báo đen bỏ đi, chỉ có Sean vẫn kiên cường cầm chắc con dao săn trong 
tau, nói: "Chớ lơ là, chỉ sợ đây là kế dụ địch của chúng đấy." Phóng mắt nhìn ra, chỉ thấu một 
vùng đen tối u ám, ai mà biết được lúc nào thì năm cặp mắt vàng sáng rực kia sẽ đột nhiên xuất 
hiện lần nữa chứ. 


Nhưng năm người đứng đó cả mười phút đồng hồ, mà trong rừng vẫn không có bất cứ động tĩnh 
gì, thậm chí cả gió cũng ngưng thổi, cả khu rừng dường như đã bị họ dùng keo gắn cố định chặt 
lại vậu. Cuối cùng thì Sean cũng không thể kiên trì được nữa, nhũn người ngồi phịch xuống, thở 
hắt ra một hơi nói: "Xem ra bọn chúng không quay lại nữa rồi. " 


Trương Lập ngạc nhiên hỏi: "Rõ ràng là đã chiếm được thượng phong, sao chúng lại đột nhiên 
quay đầu bỏ đi thế nhĩ? " 


Ba Tang giờ mới ngắng đầu lên nhìn màn đen trải dài vô tận phía trên đầu, lầm bẩm nói: "Vì sắp 
trở trời rồi." Trong lòng Ba Tang dâng lên một nỗi lo không thể nói thành lời, "Cơn trở trời có 
thể khiến mãnh thú cảm nhận thấu nguy hiểm mà bỏ rơi con mồi đã đưa tới miệng, rốt cuộc là 
gì đây? Sóng thần, động đất, núi lửa phun trào hay là cái gì? " 


"Trở trời ư? " Nhạc Dương ngắng đầu lên nhìn đám mây đen như mực, tựa hồ biển lớn chuyển 
màu xoáy đảo, thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy từng cơn sóng đen cuồn cuộn nữa, chưa 
bao giờ anh nhìn thấy một đám mây nào đen, dày đặc và... chết chóc như thế! Đêm trắng, là 
đêm trắng! Đáng lẽ trời đã sáng từ lâu, song xung quanh vẫn tối âm u hơn cả ban đêm; ánh mặt 
trời bị ngăn cách bên ngòai tầng mâu mù mịt, tất cả những gì còn lại chỉ có màn đêm vô tận 
mênh mông. 


Không một tiếng động, tầng mây rẽ ra tựa như có con mãnh thú nhe nanh vuốt cào rách bầu 
trời, tia chớp sáng trắng lóa mắt nhanh chóng lấp đầy vết thương đó, đoạn ló mình xuống, dùng 
thanh kiếm bạc của mình rạch xuống mặt đất. Tia sáng duy nhất của đêm trắng, không ngờ lại 
mạnh bạo tới nhường ấy, ánh sáng chiếu rọi làm cả khu rừng đượm một màu ảm đạm, bóng câu 
tựa như những con vêu thú đang run rấy, cơ hồ cũng muốn bật rễ đứng lên mà chạy nạn; năm 
con người đang đứng kia, cũng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không chút sắc máu của mình 
trong mắt đồng bạn. Kế đó, mới là từng trận từng trận tiếng ì ùng cuồn cuộn, từ xa lại gần như 
sóng dữ vỗ bờ, thậm chí còn mãnh liệt hơn sóng dữ bội phần, tiếng sấm đùng đùng nổ trên đầu 
nghe mà đinh tai nhức óc, mặt đất cũng theo đó run lên bản bật. Tựa như tiếng súng mở màn 
cho cuộc thi, cùng với tiếng sấm kinh thiên động địa, trời đất bắt đầu quay cuồng biến chuuển... 


Giọt mưa đầu tiên chạm đất như tiếng tù và phát lệnh xung phong, muôn ngàn vạn đồng bào 
của nó cũng theo sau sâm sập đổ xuống khỏi bầu trời rách nát. Trước sau chưa đầy một phút, 
đâu đâu cũng là nước, nước đã chiếm cứ cả khu rừng. Âm thanh đó, năm người nghe từ "tách, 
tách, tách" biến thành "tích tách tích", rồi lại từ "tích tách tích " biến thành "rầm rầm rầm rầm", 
cuối cùng thì hòa thành một thứ âm thanh nghe tựa có muôn ngàn thác nước cùng lúc sầm sập 


Trang 362/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đổ xuống. Quần áo thoáng cái đã ướt sũng, nước làm ướt tóc, rồi theo đó chảu xuống qua mặt, 
qua cổ, chẳng mấy chốc tầm nhìn trở nên mơ hồ hư ảo. Ba Tang mặc kệ không buồn gạt nước 
chảy ròng ròng trên mặt, cao giọng hét lớn: "Đi nhanh, tìm chỗ nào có thể tránh mưa. Hụ vọng, 
hụ vọng là trong ngày hôm nay có thể tìm được." 


Trương Lập nói: "Không mưa lâu như vậy chứ? ” 


Ba Tang nói: "Đây không phải là mưa kèm sấm chớp, mà là mưa bão, uy lực thực sự của nó còn 
chưa bộc lộ đâu. Xử lý qua vết thương rồi lập tức đi nhanh! Bằng không bị khốn trong rừng nàu 
là chết chắc đói ” 


Năm người xử lý qua loa các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh, rồi bắt đầu lần mò tiến lên 
trong khu rừng tối đen như mực. Lần này kẻ địch của họ không phải là quân du kích vũ trang, 
cũng không phải độc trùng mãnh thú ấn hiện không nhìn thấu, mà là mưa, một trận mưa vĩ đại! 


Vô số giọt mưa rơi xuống, tụ thành dòng trên tán lá, mới đầu còn thấy được chúng rơi xuống 
như tấm rèm châu, về sau thì chẳng thấu hạt châu đâu nữa, mà chỉ còn lại những trụ nước thẳng 
băng nối liền tán cây với mặt đất. Những cây cổ thụ cao chọc trời kia giờ chẳng khác nào đám 
cỏ lau trong gió, trần trụi như những kẻ đói khát bị lột sạch quần áo. Vài lòai câu có lá hơi to 
một chút, bị nước mưa tàn phá, lá thủng cả trăm lỗ nhỏ, trông như một chiếc sàng hình bàn tay 
vậy. Cảm giác bị nước mưa quất vào người cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, từng giọt nước tựa 
như đạn súng hơi, rơi xuống đầu, xuống vai, xuống cánh tay, mu bàn chân, bất cứ bộ phận nào 
trên người cũng đều cảm nhận rõ được sức mạnh đến từ tận chín tầng trời ấy. Nước mưa rơi 
xuống đất bùn, tạo thành những lỗ nhỏ, bùn đất hút nước, trở nên mềm nhũn như phân trâu 
mới, đạp lên vừa mềm vừa trơn, chân bị lún sâu vào đến mấy phân, lúc rút ra vừa dính vừa chặt, 
mỗi bước đi đều phải để phòng trượt ngã, lại phải chú ý không để bị tụt giàu lại. Năm người 
bước đi lảo đảo, hệt như năm gã say túy lúu. 


Mái tóc bạc của Sean bết lại thành từng đám dính trên mặt, anh ta không ngừng xoa xoa mặt, 
lắm bẩm nói: "Trận mưa này lớn thật! " 


Ba Tang lại ngước mắt nhìn lên, mưa lớn như vậy mà tầng mây đen kịt không hề thay đổi, cả 
bầu trời cơ hồ bị một tảng đá huyền vũ khổng lỏ che lấp. Anh ta nghiến răng nói: "Mưa lớn hả? 
Chỉ sợ mưa lớn thật sự vẫn chưa bắt đầu đâu." Đồng thời, trong lòng Ba Tang cũng thầm băn 
khoăn về một vấn đề khác: "Bọn báo đen kia tại sao phải bỏ đi? Vì mưa hay sao? Lúc đó trời đã 
mưa đâu? ” 


Trong đám mây thi thoảng lại lóe lên một luồng sáng, màu tím, màu đỏ hay màu lam, làm một 
quầng mâu nhỏ bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, nhưng không có tia sét nào đánh xuống, tựa như 
trong bụng bà mẹ mây kia dang thai nghén một sinh mệnh mới, chuẩn bị vào thời khắc sinh nở 
quan trọng nhất, nó đang nhúc nhích xúc động, chừng như muốn rạch trời phá đất mà ra đến 
nơi rồi| 


Đêm trắng mưa bão 


Từ lúc mâu đen quần tụ, bóng xám thoắt ẩn thoát hiện trong rừng kia đã chợt nhật ra lá câu chỗ 
mình đang đứng biến thành màu đỏ rực một cách bất thường, trên cành cây xa xa một con nhện 
xanh nhỏ đang vội vã thu lưới. Y vội lấy con ong chúa giấu trong người ra, chỉ thấy con vật đang 
không ngừng bò lên bò xuống trong bình, đập cánh lắc bụng, rõ ràng là cực kỳ bấn loạn. Đâu đó 


Trang 363/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong rừng, đột nhiên nở ra một đám hoa phong vũ đỏ rực, Soares cuối cùng cũng biến sắc, lầm 
bẩm nói: "Phải tìm nơi nào an toàn nấp đã, còn bọn liều mạng kia thì đành nghe theo mệnh trời 
vậu? " Y ngoảnh đầu lại nhìn, rồi nói tiếp "Cả bọn kiến cũng ồô ạt xuất hang rồi, hừm, xem ra 
tình hình còn tệ lậu hơn ta tưởng nữa. ” 


Đàn tế của bộ tộc Kukuer. 


Nanh Sắc dẫn theo tất cả các chiến sĩ anh dũng của bộ tộc, quù bái bên dưới đàn tế. Đại tế sư 
khoác lên mình bộ lễ phục rực rỡ nhiều màu, tay cầm thần trượng, ngửa mặt dang tay cầu khấn. 
Tất cả những người còn lại đều quỳ rạp xuống, niệm cùng đại tế sư một bài chú xa xưa thần bí, 
cầu khẩn vị thần tôn quú nhất của họ hãy bớt cơn thịnh nộ. Còn Babatoa thì dẫn hết phụ nữ và 
trẻ em vào trong nhà cầu nguyện, đốt lên thứ hương đặc chế làm từ rễ cây, mong ngóng cho tai 
hoạ mau chóng qua đi làm khói mù vấn vít. 


Không chỉ người Kukuer, kỳ thực, hầu như tất cả các bộ tộc trong rừng rậm này đều đang tiến 
hành những nghỉ thức tế lễ tương tự, chỉ là bộ tộc này thì không biết đến bộ tộc kia đấy thôi. 


Trại chỉ huy của quân du kích, đám người quanh năm sống trong rừng sâu này còn hiểu Ú ông 
trời hơn bọn Trác Mộc Cường Ba nhiều lần. Chỉ thấy nhân vật trông có vẻ như là chỉ huy kia tức 
đến bải hoải cả người, hạ lệnh xuống: "Nhanh lên, tất cả thu thập hành trang, lập tức rút luil 
Mặc kệ mấy cái nhà gỗ chó chết ấy đi! Bảo tất cả dừng lại, lập tức rút lui khỏi khu rừng này. Chó 
chết thật, chỉ sợ không kịp nữa rồi, sao lúc tiến vào lại không nghĩ tới vấn đề này nhỉ. Thời tiết 
chó chết, biến đổi nhanh thật, sao chúng ta lại đen đủi vậu chứ? Thằng béo Gonzales, mày là 
thằng đều, chẳng trách mày lại không tham gia hành động lần nàu mà nhường hết cho chúng 
tao, hừ, lần sau để tao gặp phải, tao nhất định sẽ lột da mày ral " 


Một tên tiểu đội trưởng tới báo cáo: "Vẫn còn ba đội tìm kiếm đến giờ chưa quay lại, chúng ta” 


Gã chỉ huy kia quát: "Mặc kệ bọn chúng đi! Giờ chúng ta tự lo cho mình còn chẳng xong nữa là, 
đi ngay, lập tức đi ngay! " Lời còn chưa dứt, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu hắn 


Năm người ướt sũng như gà nhúng nước, chân cao chân thấp nửa đi nửa trượt trong vùng đất 
bùn trơn tuồn tuột, đến cả người có khả năng khống chế thăng bằng trên cây tốt nhất là Trương 
Lập cũng không biết đã ngã bao nhiêu lần, toàn thân chỗ nào cũng đầy những bùn, rồi lại bị 
nước mưa xối cho chỗ trắng chỗ vàng, tình hình những người khác so với anh thì còn tệ hại hơn 
nhiều. 


Cặp mắt Nhạc Dương tựa như ở sau một bức rèm bằng nước, không nhìn rõ bên ngoài có thứ gì 
nữa, chỉ biết theo chân mấu bóng người mơ hồ đi loạn xà ngầu trong rừng, điểm tốt duy nhất 
chính là, các động vật trong rừng cũng không khác gì bọn họ, thành ra không có dã thú nào bất 
ngờ tập kích trong lúc trời mưa như trút thế này cả. Nhạc Dương nói: "Mưa lớn quát Cứ đi thế 
này căn bản là không thể phân biệt được phương hướng, theo tôi, hay là chúng ta tìm chỗ nào 
nghĩ cách dựng lều bạt lên được không? " Anh phải khản giọng gào lên, mới át được tiếng mưa 
sầm sập ở xung quanh. 


Ba Tang lớn giọng hét lại: "Không được! Chúng ta làm gì còn lều trại đâu, vả lại, cho dù có đi 
chăng nữa, cậu nghĩ chúng ta có thể dựng được lên hay sao? " 


Trương Lập gào lên: "Vậy thì chúng ta chặt câu dựng một cái sàn được không? " 


Trang 364/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean hét: "Vô dụng thôi, anh không thể dựng được cái làn nào không bị vào nước đâu." 


Bầu trời đột nhiên sáng loé, sức mạnh ẩn tàng ở sâu tít trong tầng mây dường như đã tìm được 
chỗ hở để phát tiết. Ba Tang ngẩng đầu lêng gào: "Hơn nữa, cậu mà dựng lán bây giờ, chẳng 
khác nào tự lao đầu vào chỗ chết cải " 


Trương Lập gào trả: “Tại sao? ” 


Ba Tang chỉ tay lên trời, hét: "Nó đến rồi! Sấm sét! Cậu nhìn cho rõ đi! Đâu có thể là trận sấm 
sét lớn nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời đó! Đừng đi nữa! Tìm nơi nào không có cây to, 
chúng ta chỉ còn cách rạp người xuông bùn mà tránh sét thôi! " Nói thì nói vậy, song phóng mắt 
nhìn ra, xung quanh có chỗ nào là không có cây to đâu chứ. 


Mây đen trên bầu trời, đột nhiên lắc mình biến thành một con quái thú tiền sử rộng mười mấy 
cây số, dài mấy chục cây số, chảm chậm tiến từ Đông sang Tây, trong chớp mắt, vùng bụng nó 
đã toé ra muôn vạn xúc tu màu anh lam, quất mạnh xuống vạn vật bên dưới, chỉ một cái nháu 
mắt sau, bao nhiêu cánh tay đó lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, 
chỉ còn lại mặt đất cháu khét và mùi khói; đúng vào khoảnh khắc khi người ta ngỡ rằng tất cả đã 
trôi đi, những xúc tu màu tím màu lam đó lại đột nhiên vươn xuống, cày xới vùng đất này lên. 
Nó phẫn nộ gầm rú, đó tuyệt đối không phải là tiếng gào mà bất cứ loài sinh vật nào trên mặt 
đất có thể phát ra được, là tiếng gầm có thẻ khiến tất cả sinh mệnh phải khiếp hồn, khiến mặt 
đất phải run lên vì sợ hãi. Nơi nào bị những xúc tu kia chạm phải, liền như món đồ chơi trong 
tay đứa trẻ, tất cả đều biến dạng. 


"Oành, " một cây cổ thụ khổng lồ cao tới cả trăm mét, đường kính tám chín người ôm đổ thẳng 
xuống trước mặt bốn người, không ngờ người khổng lô của rừng rú, có dùng cưa điện cũng phải 
tốn nửa ngày mới cưa đổ này chỉ bị xúc tu kia chạm khẽ một cái, đã yếu ớt gục xuống như vậu 
rồi. Lúc trước Nhạc Dương, Trương Lập nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, có những cây cổ thụ 
thoạt nhìn vẫn còn xanh um tươi tốt, tràn trề sức sống, sao tự dưng lại đổ vật xuống giữa đường 
như thế, bây giờ thì coi như là đã có lời giải đáp rồi. 


Sau khi xúc tu phất qua, ngay tiếp đó là một loạt tiếng gầm gừ đỉnh tai nhức óc, nếu không lập 
tức bật ngay hai lỗ tai lại, tiếng gầm gừ đó có thể khiến người ta đau như muốn vỡ tung đầu ra, 
không khí nồng nặc mùi ni tơ. Ba Tang sực nhớ ra điều gì đó, vội hét lên: "Nhanh, nhân lúc sét 
còn chưa giáng xuống, ném hết dao đi! Còn thứ gì bằng kim loại không? Ném hết sạch đi! Nằm 
sát xuống đất không được cử động, chớ để sét nhện quét phải đấy! " 


Năm người vội cố ném năm con dao đi càng xa càng tốt, con dao của Sean vừa rời tay thì liền bị 
một tia sét đánh trúng, chúng tựa như năng lượng được tích tụ, bao bọc con dao vào giữa, hình 
thành nên một quả cầu lớn sáng chói mắt, chảm chậm tiến về phía rừng cây. Quả cầu ánh sáng 
ấu đường kính tầm trên dưới hai mét, trông như một viên minh châu, chiếu rọi cho rừng cây tăm 
tối sáng rực như ban ngày. Năm người nằm dưới đất há hốc miệng, mặc cho nước mưa rơi vào, 
hiện tượng tự nhiên đặc biệt này xuất hiện ở ngay cự ly gần như thế, khiến người ta phải trợn 
mắt le lưỡi ngạc nhiên cũng là chuyện đương nhiên thôi. 


Trương Lập thẫn thờ nói: "Đó đó là cái gì vậy? " 


Ba Tang và Sean cùng lúc đáp: “Sét hòn, đó là sét hòn.” 


Trang 365/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sét hòn trông như một con sứa khổng lồ trôi nổi dập dễnh giữa không trung, những xúc tu màu 
lam không ngừng vươn ra từ thân thể nó, nó đi qua nơi nào, xung quanh chỗ đấu mười mấy mét, 
tất cả đều như bị thiêu trong lửa đỏ, mặt đất nứt nẻ, cây cỏ bốc cháy hừng hực. Lại có một cây 
cổ thụ lớn chặn đường đi của nó, sét hòn dịu dàng bao bọc lấy thân câu, chỉ nghe tiếng lạch tạch 
đùng đùng như dây điện đứt, rồi một tia sáng đỏ chói loé lên, câu cổ thụ kia cũng khong thoát 
khỏi số mệnh bị huỷ diệt, đổ "oành" xuống đất, đồng thời cháy lên bùng bùng. Sét hòn cũng 
theo đó biến mất, chỉ còn lại con dao của Sean bị nung thành một hình cầu quái dị. Muôn ngàn 
cánh tay xúc tu lại quất xuống mặt đất lần nữa, vô số ngọn lửa bùng lên, cả khu rừng như biến 
thành luyện ngục, và tất cả sinh vật trong chốn luyện ngục này đều phải tiếp nhận hình phạt 
thiêu trong lửa nóng. 


Cơn bão sấm sét đáng sợ kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu nhúc nhích thân hình khổng 
lỗ của nó, đi xa khu vực chỗ năm người bọn Trác Mộc Cường Ba. Năm người cuối cùng cũng 
biết thế nào là cơn phẫn nộ của thiên nhiên, khí thế cuồng bạo ấy, bất cứ loài sinh vật nào trên 
đời nàu cũng chẳng thể so bì. Tất cả giống như một bãi chiến trường vừa được lửa chiến tranh tẩu 
lễ, những câu cổ thụ cao ngút chân mây bị sấm sét đánh cho đổ nghiêng ngả, đâu đâu cũng thấy 
lửa, chốc lát đã bị cơn mưa sắm sập dập tắt, chỉ còn lại mùi cháu khét và những làn khói xanh 
vấn vít; ở một vài nơi, thế lửa không ngờ lại càng lúc càng lớn, lửa và nước mưa tựa hồ hai con 
thú khổng lồ đều muốn áp chế đối phương, nhất thời cứ giằng co mãi không bên nào chịu bên 
nào. Sean còn trông thấy rất rõ, một con kiến đang vất vả bò lên một chiếc lá đang đảo lượn 
trong mưa gió, chẳng mấy chốc đã bị nước mưa xối đi đâu không biết. Bầu không khí nồng nặc 
mùi ni tơ khiến người ta thở cũng khó khăn, hết thảy mọi vật xung quanh đều xơ xác tiêu điều. 


Ba Tang cực nhọc bò dậy khỏi đống bùn lầu, nhặt con dao vẫn còn may mắn giữ được sau cơn 
tai nạn của mình lên, giắt trở lại vào eo lưng, phẫn nộ ngấng đầu lên nhìn trời xanh, lúc nàu, cơn 
mưa không chịu ngớt kia đã làm anh ta cảm thấy hơi đau đầu. Cuối cùng, Ba Tang lại chán nản 
rũ xuống, chẳng khác nào một con chó hoang vừa bại trận, thở dài ủ ê không chút sức sống: "Đi 
thôi, thế nào cũng phải tìm chỗ mà tránh mưa, không thì không chịu nổi nữa đâu." 


Thế nhưng, trong rừng sâu u tối lại đang mưa như trút nước này, nên đi theo hướng nào bây 
giờ? Đi hướng nào mới tránh khỏi khu vực bị sấm sét tàn phá? Cả năm người đều không có chú 
ý. Lúc này, trong tán rừng trước mặt bọn họ, nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất, bỗng có một quả 
cầu lửa lăn ra, năm người vội cuống cuồng tránh khỏi đường lăn của quả cầu lửa, một mùi thịt 
cháy khét lẹt xộc vào mũi, đến lúc quả cầu lửa lăn thêm tầm hơn chục méte nữa, thế lửa nhỏ 
dân, bọn họ mới nhìn rõ chân tướng của nó. Ước chừng có khoảng vài triệu con kiến đang bám 
chặt vào nhau, cắn chắc lấy cơ thể đồng loại, từng tẳng từng tảng một, tạo thành một quả cầu 
kiến vĩ đại, bọn kiến lính ở tầng ngoài cùng dùng chính thân thể mình cản ngọn lửa lại, bị cháy 
thành tro cũng quyết không buông ra. Sau khi thoát khỏi vòng vâu của ngọn lửa, bọn chúng 
nhanh chóng phân rã ra thành đội ngũ chỉnh tế, xác những con đã chết lập tức bị nước mưa 
cuốn đi, những con còn lại di chuyển về một thân câu. Ở trung tâm quả cầu, là kiến chúa với 
vùng bụng không ngừng nhu động, được các kiến thợ khiêng vào nơi ở mới, mặc dù đã hụ sinh 
mất quá nửa, nhưng đang kiến của nó vẫn chưa bị diệt vong, hụ vọng vẫn còn chưa hoàn toàn 
tắt hết. 


Nhìn lũ kiến vừa thoát khỏi ngọn lửa, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên có một cảm ngộ mới, 
nhưng cảm giác này lại chỉ dâng trào lên trong lổng ngực gã mà không biết phải biểu đạt thế 
nào. Năm người đều bị sự hụ sinh tráng liệt của lũ kiến làm chấn động. Sean líu ríu nói: "Chẳng 


Trang 366/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy chốc chúng sẽ mở căn cứ địa, xâu dựng một vương triều mới ở đây, thật đúng là những sinh 
mệnh ngoan cường. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, phải không? ” 


"Đúng thế." Trương Lập đáp: "Chỉ cần vẫn còn hụ vọng, chẳng mấy là sẽ phồn thịnh lại ngau." 
Trong lúc nói chuyện, nước mưa vẫn xối thẳng vào mắt anh. 


Sau cơn bão sấm sét, mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngớt đi chút nào, ngược lại còn như muốn 
tăng thêm sức mạnh. Bốn phía đều là bọt nước trắng xoá, bọt nước được ánh sáng rực rõ trên 
tầng mây chiếu vào, lại ánh xạ ra đủ thứ màu sắc kỳ dị như mộng ảo. Bốn người bọn Trác Mộc 
Cường Ba cảm thấy phảng phất như trên lưng mình không phải cái ba lô nặng mười cân, mà là 
thứ nặng phải tới trăm cân. Dưới sự áp chế của cơn mưa, mỗi người đều phải gồng hết sức mới 
ngắng được đầu lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấu. 
Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống, hoa nước bắn tung toé trên mặt 
đất, tạo thành màn bụi nước, cao đến hơn một mét. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình 
Dương giội ập xuống, dưới đất là mây mù vấn vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong 
khu rừng bị bóng tối phủ che, lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi 
không cơ mưa, không, là một nơi không nhìn thấu nước mà thôi! 


Đi được vài bước, Nhạc Dương lại ngã oạch lần nữa, anh chàng vùng vẫu mấy lượt, chẳng ngờ 
lần này còn không bò lên nổi, cả người bị màn bụi nước vây kín vào trong. Trương Lập thấu vậu, 
vội vàng chạy đến đỡ bạn đồng hành lên. Nhạc Dương đưa tay ôm ngực, nói: "Tức ngực quá, tôi 
cảm giác như không thở nữa rồi ấu." 


Trương Lập không đùa cợt, mà nghiêm mặt nói với Nhạc Dương: "Mưa lớn quá, chúng ta ai 
cũng có cảm giác này, chứ không phải chỉ mình cậu thôi đâu. Chắc là cậu không đến nỗi không 
chịu được đấy chứ? Vết thương thế nào? Không sao chứ? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không sao, vết thương của anh Ba Tang còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều 
mà, rốt cuộc thì cơn mưa này đến bao giờ mới chịu ngừng đây? " 


Trương Lập liếc nhìn Nhạc Dương, vết thương trên dùi anh ta đã bị nước mưa ngâm cho tái nhợt 
đi, giống như một miếng thịt rữa đã toét miệng ra rồi vậu. 


"Rốt cuộc bao giờ mới ngừng mưa đây? ”" Cùng hỏi như vậy còn có Trác Mộc Cường Ba, không 
biết đã vấp ngã lần thứ bao nhiêu, gã chống tay vào một thân cây trèo lên, hỏi Ba Tang. 


Ba Tang giấu cánh tau bị thương dưới eo, cố gắng không để nước mưa quất trúng, đờ đẫn trả lời: 
"Không biết, có thể là mười, hai mươi phút sau, có thể là một hai ngày, có thể" Anh ta không 
dám nói tiếp. Rốt cuộc là trước khi họ tới đâu khu rừng này đã có bao nhiêu ngàu không mưa 
rồi, lần này mưa sẽ rơi bao nhiêu ngày đây? Căn bản không thể nào tính toán được, nhưng Ba 
Tang biết rõ một điều, nếu cứ để mưa lớn thế này xối cho vài tiếng đồng hồ nữa, chỉ sợ mọi 
người đều sẽ phát điên hết cả mất. 


Đột nhiên, một con khỉ đêm nhảy vù qua ngọn cây, dường như nó cũng đang chạy trốn cơn mưa 
bão, Sean vội hét lớn: "Nhanh lên, đi theo nó! Nó chạy không nhanh lắm đâu! " 


Năm người chạy theo hướng con khỉ, biến mất trong màn mưa gió mênh mang. Trời vẫn tối đen 
như mực. 


Trời đất không phân biệt ngày đêm, rừng rậm cơ hồ chìm trong bóng tối vĩnh hằng, nguồn sáng 


Trang 367/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


duy nhất, lại chính là sấm sét đang gào rú chuẩn bị huỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. 
Dù cho bóng đêm có thể khiến người ta mất đi cảm giác về thời gian, nhưng mấy người bọn 
Trác Mộc Cường Ba thì vẫn biết rất rõ, đã hai ngày nữa trôi di, thời gian dành cho nhiệm vụ lần 
này của họ đã kết thúc, tuy nói bọn họ lần nào cũng thất bại, song đúng là chưa có lần nào thất 
bại thê thảm như lần này cả. Không những đã bị lạc hướng trong rừng, lại còn mỗi giờ mỗi khắc 
đều vật lộn bên bờ vực sinh tử. Hai ngày nay, họ năm lần gặp phải bão sấm sét, ba lần bị vâu 
khốn trong biển lửa chờ mưa lớn giải vây, ấu là chưa tính đến vô số lần suứt nữa thì bị cây to đổ 
xuống đè phải, rồi lại mấy lần suớt thì bị dòng nước bùn cuốn đi mất. 


Nhưng bầu trời vẫn tối đen như thế, mưa lớn vẫn không chịu ngừng, trận mưa vĩ đại này tựa hồ 
muốn rửa sạch hết mọi tội lỗi trên thế gian, không ngừng cọ rửa đi chọ rửa lại khu rừng này, nó 
như một trận mưa vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Nước, một lượng nước vô cùng vô tận từ tận 
cùng của bóng tối tràn về, bổ xuống giữa khu rừng, tựa như chiếc kéo tỉa cành tách tán câu ra, 
sửa phẳng lại thảm cỏ, tạo ra một dòng sông mới. Người đi trong rừng tựa như những cỗ xác 
sống, chỉ dựa vào bản năng mà tiến lên, mưa xối lên đầu họ, chảy ngoằn ngoèo theo lọn tóc rồi 
bò qua thân thể họ, làm quần áo họ như được ngâm trong thuốc tấu, khiến tau họ nhăn nheo 
rúm ró như chỉ trước của bọn vượn người. Hai ngày hai đêm, nước mưa giống như một ông già 
không ngừng gõ thước lên đầu mấy người, làm họ không sao ngủ được; tiếng mưa lúc nào cũng 
như sấm động bên tai, tựa như lũ muỗi vo ve lúc nửa đêm, xua mãi không chịu đi. Bọn họ chỉ 
biết đi, mải miết đi, động lực duy nhất giúp họ cảm cự được đến giờ phút này, chính là một chỗ 
có thể trú mưa được, hoặc giả khoảnh khắc sau đây, phía trước sẽ xuất hiện một chiếc ca nô, 
hay một căn nhà gỗ nhỏ, như vậy sẽ chứng tỏ rằng, bọn họ đã cách thành phố không xa nữa. 
Nhưng cứ đi đi mãi suốt hai ngày trời, ngoài cây cối ra thì vẫn chỉ là câu cối, ngoài nước mưa ra 
vẫn chỉ là nước mưa, bọn họ căn bản không biết mình đã đi được bao xa, cũng không biết mình 
phải đi thêm bao xa nữa. Mặc dù nói thời gian thực hiện nhiệm vụ đã qua, tổng bộ sẽ phái đội 
tìm kiếm, đồng thời cũng có thể liên lạc cầu cứu, nhưng trong hình hình hiện tại, sấm sét thừa 
khả năng làm tất cả các thiết bị thông tin mất đi công hiệu, vả lại, khốn thân trong rừng. Than 
Thở này, khả năng được các nhân viên cứu hộ tìm thấy gần như không tồn tại. Bọn họ giờ đâu 
chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để xông ra khỏi khu rừng rậm này mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba giương mắt lên chăm chú nhìn ra xa, ở đó, là một vùng rừng cây rậm rạp và 
bóng đêm vô tận, còn có cả nước mưa, đâu đâu cũng là nước mưa. Gã cúi đầu trầm tư, lắm bẩm, 
lẽ nào, đâu mới chính là khảo nghiệm của Lữ Cánh Nam dành cho bọn gã ở vùng rừng mưa 
nhiệt đới này? Hay đúng ra bọn gã ở nên ở lại lãnh địa của người Kukuer thì hơn? ” 


"Hừ, rừng nhiệt đới! Hừ hừ, đây chính là rừng mưa nhiệt đới! " Từ chiều hôm qua, Sean đã bắt 
đầu lặp đi lặp lại hai câu này, cứ cười gằn vài tiếng, lại lặp lại một lần, ánh mắt đò đẫn, nét mặt ủ 
rũ như gà rù. Cứ tiếp tục kéo dài như vậu, xem ra chẳng bao lâu nữa, trong bọn họ thế nào cũng 
có thêm một người phải đến cái nơi Ba Tang đã từng ở một thời gian dài kia. 


Ba Tang cố nhịn cơn đau nơi cánh tay, gắng gượng đưa lên chắn mưa trên đầu, đầu anh ta lúc 
này đang đau như búa bổ, giờ đâu mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đầu, đều tựa hồ như một 
viên bi sắt rơi từ trên trời xuống, thậm chí còn nghe được cả tiếng viên bi đập vào vỏ sọ, phát ra 
những tiếng "cạch cạch cạch”" nữa. 


So với ba người kia, tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương rõ ràng là tốt hơn nhiều, mặc dù 
hai người họ cũng bị nước mưa xối cho chẳng còn phân biệt được phương hướng là đâu, đồng 
thời cũng phải bò lê bò toài trong đất bùn nhầu nhão, song hai anh chàng này vẫn đùa đùa cợt 


Trang 368/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cọt, cố gắng chỉ nói những câu vưi vẻ nhất. Bọn họ thậm chí còn coi hai ngày hai đêm quẳằn quại 
chốn luyện ngục trần gian này thành một thứ hưởng thụ nữa. Trong quá trình huấn luyện có một 
phần hết sức đặc biệt do Ngải Lực Khắc hướng dẫn, nội dung huấn luyện kỳ quái vô cùng, chính 
là huấn luyện cho mọi người biết nói đùa, nói không ngừng không nghỉ. Lúc đó tất cả mọi người, 
bao gồm cả Trác Mộc Cường Ba, đều cảm thấy nội dung huấn luyện này quả thực chẳng có chút 
gì liên quan tới sinh tồn nơi hoang dã cả. Chỉ có mình Trương Lập và Nhạc Dương, không biết 
có phải nội dung huấn luyện này hợp khẩu vị họ hau không, mà sau khi huấn luyện kết thúc, cả 
hai đều trở nên lắm mồm và hiếu động hơn hẳn trước đây. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới 
nhớ lại lời Ngải Lực Khắc. "Ở nơi hoang dã, thường xuyên xuất hiện những tình cảnh bơ vơ 
không ai tương trợ, chẳng hạn như lỡ chân rơi xuống cái giếng khô nhiều năm không dấu vết 
của con người, bị chôn vùi trong đống hoang phế, hoặc rơi vào cạm bẫy tối đen không thấy mặt 
trời nhiều lúc, muốn sống sót trở về, không chỉ cần thức ăn, ý chí mà người ta còn cần cả một 
tâm trạng lạc quan, tín niệm kiên trì đến cùng nữa. Những lúc như thế, tìm niềm vui trong nỗi 
khổ tuyệt đối là một liều thuốc quú, giúp người ta tăng cường lòng tin, tạm thời quên đi nỗi cực 
nhọc trước mắt. Đến lúc ấy, các anh tự khắc sẽ biết thôi." 

Đến giờ, cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu được dụng ý của Ngải Lực Khắc, nhưng điều 
nàu không phù hợp với tính cách của gã, có bảo gã kể chuyện cười gã cũng chẳng kể được 
chuyện gì, điều gã có thể làm, chỉ là lặng lẽ dẫn theo đội ngũ của mình, mải miết đi về phía 
trước, đi mãi không ngừng. Không biết từ lúc nào, gã đã thay vị trí của Sean, trở thành người đi 
đầu dẫn đường cho cả nhóm, phía trước không có đường, gã sẽ dùng hai chân giẫm đạp ra một 
con đường: trong giông bão không phân biệt được phương hướng, thân thể hắn chính là cột 
mốc để đồng đội bám theo. Nhưng lúc này đây, các thành viên trong nhóm đều sắp mất hết ú 
chí cầu sinh rồi, gã phải làm sao đây? 


Hai mắt Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm về phía xa, ở đó, ngoài rừng cây và bóng đêm vô 
tận, còn cả nước mưa, nước mưa ở khắp nơi nơi, quay đầu nhìn lại, là bốn đồng đội tinh thần uể 
oải, quần áo rách bươm. Gã không thể nào tịnh tâm suy nghĩ được, mưa từ trời cao đổ xuống 
không ngừng rầm rập bên tai, thì ra, đây mới chính là chỗ đáng sợ thực sự của rừng Than Thở, 
trước cơn phẫn nộ của thiên nhiên vĩ đại, sức người vĩnh viễn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, tren đời 
này có những khó khăn mà con người không thể nào chiến thắng. Gã nhớ lại những gì Lữ Cánh 
Nam đã nói: Trong gian khó, ai có thể kiên trì đến tận cùng, người ấy sẽ là kẻ chiến thắng. Kiên 
trì, kiên trì, kiên trì 


Tại sao mới có hai ngày? Tại sao họ vẫn còn ở trong rừng rậm? Rốt cuộc phải đi đến bao giờ 
mới đến điểm tận cùng? Trác Mộc Cường Ba biết, sức nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn, cứ 
tiếp tục thế này, tinh thần gã sớm muộn gì rồi cũng sụp đổ, nếu như gã mà ngã xuống, e rằng 
cả nhóm cũng coi như xong đời. "Đáng ghét! Đáng ghét thật! " Trong lòng gã thảm gào lên, 
những ngón tay trắng bợt nắm chặt lại. 


Lúc này, bùn đất ở các rễ câu ven đường bắt đầu nhúc động, Sean vẫn đang lắm bầm mắng chửi 
khu rừng chết tiệt, cơn mưa chết tiệt, đột nhiên trông thấy bên dưới đám bùn đất dường như có 
thứ gì đó sắp chui ra, liền ngây người ra nhìn, quên cả mắng chửi. 


Mãnh thú hồng hoang 


Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước tới cạnh chỗ Sean đang đứng, ba người kinh ngạc nhìn 
vật thể giống như câu nấm kia trồi lên khỏi mặt đất, xoè tán ra, rồi ngấng cao đầu lên lật ngược 


Trang 369/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại, sau đó bị nước mưa xối tan nát thành vô số mảnh nhỏ, tung lên một lớp bụi mù màu vàng 
hau màu xám nhàn nhạt. Tất cả chỉ như ống kính lia nhanh, diễn ra cực nhanh và không hề 
phát ra bất cứ tiếng động nào. Sean vội vàng xé một mảnh từ chiếc áo vốn đã rách bươm bét, 
bịt kín mũi miệng lại, Trương Lập, Nhạc Dương thấy vậy, cũng tất tả làm theo, Nhạc Dương tò 
mò thắc mắc: "Chuyện gì vậy? Đó là cái gì? " 


Sean đáp: "Không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định, thứ trông giống như câu nấm này chắc 
chắn là chân khuẩn hau nấm mốc gì đó, tôi từng nghe nói, trong rừng sâu có một loại nấm mốc, 
có thể trực tiếp thâm nhập cơ thể sinh vật đang sống. Nói tóm lại, nên cách chúng càng xa càng 
tốt." 


Trương Lập "ừm" một tiếng, rồi chạy đuổi theo bọn Trác Mộc Cường Ba phía trước, dặn hai 
người chú ý cần thận. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng xé tấm áo ướt sũng ra bịt chặt mũi 
miệng, có điều làm như vậy, hô hấp lại càng thêm khó khăn hơn. Ba Tang lấy tay đập đập vào 
thái dương, hỏi những người còn lại: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? " 


Tất cả đều lắc đầu, ngoài tiếng mưa ra thì chỉ còn tiếng sấm, lấy đâu ra âm thanh nào khác, mấu 
trận giông bão sấm sét đã làm thính lực của cả mấy người đều bị ảnh hưởng khá nhiều. Ba Tang 
lại bắt đầu vỗ mạnh lên đầu, dường như có âm thanh gì đó không ngừng vang lên trong óc, 
nhưng, chỉ chốc lát sau anh ta đã lấy lại bình tĩnh, tập trung lắng nghe một lúc, rồi mới nói: 
"Không đúng! Có âm thanh gì đó. Từ phía Tây truyền tới ấy! " Ngón tay Ba Tang chỉ về phía 
bọn họ đang đi, anh ta biết rõ, đây không phải âm thanh vang lên trong đầu mình, đích thực là 
anh ta đã nghe thấu, tựa hồ như có thiên binh vạn mã đang rầm rập tiến về, âm thanh đó, tuyệt 
đối không phải tiếng sấm, cũng không phải tiếng mưa, vậy thì là tiếng gì? Cuồn cuộn dâng trào, 
đúng rồi! Chính là âm thanh của thứ gì đó đang cuồn cuộn tràn tới 


Ba Tang cơ hồ như muốn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, song cuối cùng cũng vẫn nhẫn nhịn 
được. Anh ta bước lên vài bước, ở ngay bên trái là dòng sông đang cuộn chảy, giờ đâu nước sông 
không còn trong vắt như trước nữa. Nước mưa ở khắp nơi, mang theo bùn đất đổ dồn về đâu, 
nước sông đỏ đục ngầu, tựa như một dòng sông máu đang sôi trào cuồn cuộn. Diện tích lòng 
sông đã tăng lên cả chục lần, những thân cây cao tới mấy chục mét ở giữa lòng sông lắc qua lắc 
lại, thoắt cái đã bị xối xuống hạ du, vô số thi thể động vật dập dẻnh trôi nổi trên dòng sông đỏ 
ngầu, chúng đã bị ngâm cho trắng phớ, nhìn từ xa lại căn bản không tài nào phân biệt được là 
xác loài động vật nào cả. 


Ba Tang ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn gì đó. Trương Lập hỏi: "Anh Ba Tang bị sao 
vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Hình như anh ta phát hiện ra thứ gì đó.” 


Ba Tang ngắng đầu lên, lắc đầu thật mạnh, quả thực là đau quá, trong tau anh ta cầm một nắm 
câu đã bị nước ngâm trương phỏng lên, nói: "Nhân lúc này vẫn còn kịp, nhanh nhanh làm một 
cái bè gỗ chắc chắn, nhanh lên, có khi không kịp mất." Nói xong tay đã vung dao lên, bắt đầu 
phạt cành lá trên thân cây bị đổ rạp bên cạnh. 


Trác Mộc Cường Ba cũng xắn tay tham gia chặt cây, đoạn hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế? " 


Ba Tang đưa mắt nhìn nắm cành lá bị anh ta vứt dưới chân, nói: "Đây không phải thực vật mọc 
trong rừng, mà là loài sinh trưởng trên núi cao.” 


Trang 370/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Núi? Xung quanh đây đều là rừng cây, núi ở đâu ra chứ? Chỉ có dãy Andes anh muốn nói nó bị 
cuốn từ trên núi xuống đây hả? " Giọng Trác Mộc Cường Ba lạc đi. 


Khoé miệng Ba Tang giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Thuỷ triều đỏ, đáng lẽ tôi 
phải nghĩ ra từ sớm rồi mới đúng, sau cơn mưa lớn, chắc chăn là sẽ có lũ, nhưng à" Ba Tang biết 
rõ, dù có nghĩ tới đi nữa thì cũng chẳng ích lời gì, ở đâu lấy đâu ra chỗ nào ẩn nấp mà tránh khỏi 
cơn trở trời trên phạm vi rộng như vậy chứ. 


Trương Lập và Nhạc Dương cũng rút dao ra, Nhạc Dương vừa phạt cây vừa hỏi: “Thuỷ triều đỏ 
là cái gì vậu? ” 


Sean đứng sau lưng Nhạc Dương, lầm bẩm nói: "Hồng thuỷ, đại hồng thuỷ! Nước lũ từ dãy 
Andes tràn xuống, mang theo cả đá lẫn bùn, huỷ diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ, thậm chí còn 
có thể khiến sông Putumawo và sông Amazon thay dòng, lũ quét tràn qua tới đâu, thôn làng bị 
huỷ diệt đến đó, nông trang đồn điển sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta đang bị vây khốn trong rừng 
sâu, dù biết trước thì làm được gì chứ, căn bản là không có đường nào thoát thân cả." 


Ba Tang nói: "Chỉ cần tránh được đỉnh lũ đầu tiên, rồi, nương theo dòng lũ trôi về phía trước, thì 
cũng chưa chắc là không có cơ hội sinh tồn đâu. Hoặc chúng ta có thể tìm được chỗ cao nào đó, 
giống như khu rừng ở lãnh địa của người Kukuer chẳng hạn, vậu thì cũng tránh được cơn lũ quét 
này rồi." 


Trương Lập tức khắc hỏi ngay: “Tại sao lại gọi là thuỷ triều đỏ? Lũ quét thì cứ gọi là lũ quét cho 
rồi! " 


Ba Tang ngây người, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận kiểu phân tán nỗi sợ bằng cách pha 
trò nàu của Trương Lập, nhẫn nại giải thích: "Trên đại lục Nam Mỹ có hai loại nước triều nổi 
tiếng, một là thuỷ triều trắng, một là thuỷ triều đỏ. Thuỷ triều đỏ chính là lũ quét, là thảm hoạ tự 
nhiên có sức phá hoại lớn nhất, cũng giống như vỡ đê Trường Giang hay Hoàng Hà đổi dòng ở 
Trung Quốc vậy. Thuỷ triều trắng là chỉ nước biển đảo dòng, nước triểu ngược ở sông Tiền 
Đường, đem phóng đại lên một nghìn lần thì chính là thuở triều trắng đó. Trong lãnh thổ Brazil, 
dòng thuỷ triều trắng hình thành do nước biển chảy ngược có thể xâm nhập sâu mấy trăm 
kilomet vào hệ thống sông ngòi trên đất liền. Giờ đang là lúc trăng tròn, cũng là lúc nước triều 
dâng mạnh mẽ nhất, bên dưới nước biển chảy ngược, nước mưa bị tắc ứ không chảy thoát đi 
được, bên trên lại không ngừng mưa, không ngừng mưa, cậu nói xem cuối cùng kết quả sẽ thế 
nào. 


Trương Lập không thốt được tiếng nào, bọn họ dường như đang bị nhốt trong một đường ống, 
hai đầu ống đều có nước chảy vào, năm người bọn họ và tất cả sinh vật trong khu rừng này, là 
những kẻ đầu tiên nhận lấy sự công kích của hai dòng nước đó. 


Bè gỗ vừa kết xong, đã nghe Sean hô vang: "Đến rồi! Đáng sợ quá, làm sao thoát được bây giời 


tt 


Phía xa xa, dưới ánh sáng nhập nhằng của chớp điện, một vệt đỏ đang sục sôi tiến về, nó đi qua 
nơi nào, rừng cây bụi tưởng chừng như tường đồng vách sắt kia tựa hồ bị nhúng vào hồ acid, 
chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Từ thuở con người có mặt trên trái đất tới nay, nó đã 
được cổ nhân mệnh danh là quái thú hung tàn nhất, đáng sợ nhất - hồng hoang, quái thú có 
diện mạo hung ác, tính tình bạo liệt, đi tới đâu là nơi ấy cỏ câu không mọc nổi, vạn kiếp bất 


Trang 371/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phục. 


Những âm thanh rầm rầm như muốn chọc thủng màng nhĩ thoắt cái đã tới trước mặt, năm người 
chưa từng mục kích thuỷ triều đỏ, trố mắt lên nhìn bức tường đỏ như máu ấy đang sầm sập cuốn 
văng tất cả, những cơn sóng cuồn cuộn tựa con mãnh thú đói khát đang há cái miệng to đầu 
máu. Ba Tang hét lớn: "Lên cây, mau trèo lên câu! " 


Bốn người vội vã tìm một cây to nhất trèo lên, còn Ba Tang vẫn ở bên dưới dùng dây thừng cột 
chặt bè gỗ vào thân cây. Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Ba Tang! Nhanh lên đây! Mặc kệ bè gỗ 
đi! Nhanh lên! ” 


Ba Tang nói: "Vẫn còn kịp, cột chặt bè gỗ lại, đợi qua đỉnh lũ là có thể dùng ngay, bằng không 
cứ bị khốn trên cây thế này chẳng đi đâu được thì cũng chết chắc đó." Ba Tang buộc chặt dâu 
thừng, bắt đầu trèo lên trên, đội quân tiên phong của cơn lũ bắt đầu tràn qua vùng đất bùn, nước 
mưa táp vào dòng nước, hoà thành một bộ phận của nó, sấm nổ ì ùng, sét giật ngang trời trợ uụ 
thêm cho cơn lũ, sức mạnh khổng lồ của nó quét sạch đi tất cả. Những câu cổ thụ khổng lồ mới 
rồi vẫn đứng sừng sững như những người khổng lồ bằng thép bị cuốn đổ rạp như những cành củi 
mục, trong chớp mắt đã bị nước lũ ùn ùn ập tới nhấn chìm. Lúc này, bọn Trác Mộc Cường Ba 
trèo lên cành cao nhất, còn Ba Tang cũng cách mặt đất chừng gần chục mét rồi, nhưng nước lũ 
đã ngập đến đùi anh ta, dòng nước đáng sợ cuồn cuộn đượm sắc máu, dưới ánh chớp nhập 
nhằng mặt nước tựa như vực sâu chết chóc, bên trong có vô số xoáy nước, gặp phải thứ gì, chỉ 
cần nháy mắt là đã hút chặt vào không còn tăm tích đâu nữa. Mấy người trên câu đều ngấm 
ngầm cổ vũ cho Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Anh làm được mà, còn một chút nữa 
thôi, một chút nữa thôi." Một chút đó, ít nhất cũng phải cao tới mười mét, Ba Tang cực nhọc 
trèo lên cành cây, mười đầu ngón tay ghim chặt vào vỏ cây, nhưng nước lũ đã ngập đến eo lưng, 
Ba Tang phải vừa bò lên, lại phải gắng sức chịu đựng dòng nước cực mạnh ấy xối ngang. 


Để buộc chặt bè gỗ, bao nhiêu dây an toàn đều đã dùng hết ở đó cả, thành ra bây giờ bốn người 
thấy Ba Tang như vậy mà chỉ biết lo lắng thôi chứ không làm gì được, gương mặt Ba Tang tái 
nhợt đi vì bị nước xối, đồng thời cũng đỏ hồng lên vì dùng sức quá độ. Lúc này, vết thương trên 
cánh tay anh ta lại giở chứng mà đau nhói lên dữ dội, còn bốn người ở trên cây thì chỉ biết nhìn 
bất lực. Các ngón tau phải của Ba Tang chầm chậm lơi ra, cuối cùng không thể nào bám vào 
cành cây được nữa, anh ta ngẩng cao đầu, gương mặt sắt ấu vẫn giữ vẻ kiêu ngạo cố hữu. Sau 
đó, cả thân hình liền biến mất giữa dòng nước, tựa một tảng đá bị ném xuống rãnh, không có 
nước bắn lên, cũng chẳng thấu gợn sóng lăn tăn gì. 


"Ba Tang! " Trác Mộc Cường Ba khẽ kêu lên một tiếng, gã biết rõ, dù là gì thì cũng không còn 
kịp nữa rồi. Nhạc Dương ngồi nghiêng trên một cành câu, bàn tay bóp chặt vào một nhành chìa 
ra, dưới làn nước mưa xối xả, trái tim anh chợt như thắt lại, đích xác, anh không thích Ba Tang 
cho lắm, cả đội này chẳng người nào thích Ba Tang cả. Vẻ bề ngoài của anh ta hết sức âm trầm, 
bộ râu quai nón rậm rạp và gương mặt ngạo mạn khinh đời kia lại quá vênh váo; tính tình Ba 
Tang cũng rất nóng nảy, lúc nào cũng muốn chém chém giết giết, dường như chỉ có mỗi nghề 
lính đánh thuê là may ra mới thoả mãn được nhu cầu gần như biến thái ấu của anh ta. Nhưng 
lần nàu, mạng của bốn người bọn họ, hụ vọng duy nhất để ra khỏi khu rừng này - chiếc bè gỗ 
đó, lại là do Ba Tang liều cả tính mạng để giữ lại cho bọn họ. Nói gì thì nói, anh ta cũng vì giúp 
đỡ cả đám mà mới tham gia đội ngũ này, lúc sống chẳng có người nào thân cận, tâm sự mấu 
câu, đến khi chết đi, thi thể cũng chẳng sao tìm thấu. 


Trang 372/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đúng lúc tất cả mọi người đều ngỡ rằng không bao giờ còn gặp lại Ba Tang được nữa, anh ta đột 
nhiên trồi đầu lên cách đó chừng mười mấy mét, một tau ôm chặt một câu gỗ nửa chìm nửa nổi, 
một tau giơ lên vẫu vẫu, chỉ về phía mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, lớn tiếng hét: "Âu, xem 
ra giờ tôi chỉ còn cách đi trước mấy người một bước rồi, đừng có mà bảo tôi mấy người có bè gỗ 
mà cũng không thể thoát khỏi khu rừng này đấu nhé. Nhớ đấy, chúng ta gặp nhau ở Saint Marv, 
đừng để tôi đợi lâu quá đấy." Nói đoạn, Ba Tang trèo lên khúc gỗ tròn đó, ngồi như kiểu cưỡi 
ngựa, hai tau bám vào hai cành cây chìa ra ở một đầu khúc gỗ, khống chế phương hương như 
điều khiển bánh lái, xuôi dòng lao đi như tên bắn. Lúc anh ta ngoài đầu nhìn lại, qua màn mưa 
dày đặc, ánh mắt ấu vẫn kiêu ngạo như thế. 


Trác Mộc Cường Ba thấy sống mũi cay cau, không nén nổi mừng vui thốt: "Cái thằng cha này! " 
Trương Lập và Nhạc Dương đều thấy trào dâng cảm giác mừng vui đến phát khóc. 


Sean cũng không nén nổi mà bồi hồi cảm thán: "Không ngờ trong nhóm các anh lại có người 
như vậy." 


Sau ba tiếng đồng hồ cuồng loạn, cơn lũ đỏ ngầu hung hãn dường như đã bình hoà trở lại. Dưới 
chân bốn người, cánh rừng không còn tồn tại, thay vào đó là một vùng nước mênh mang cuồn 
cuộn, vùng nước tựa như được hoà bằng máu. 


Sean nói: "Nhân cơ hội nàu mà mau rời khỏi đây, trước khi đợt lũ thứ hai ập tới, có thể chúng ta 
còn một ngày thời gian để tìm kiếm chỗ nào địa thế cao cao một chút." Bốn người trèo lên bè 
gỗ, chiếc bè này gần như đã thành thuyền Noah trong cơn đại hồng thuở ngày trước, vùng vẫu 
mấy lượt trước cơn hồng thuỷ cuồng bạo, lại bị vô số khúc gỗ khổng lồ đập phải vậu mà vẫn kiên 
cố chắc chắn như thường. 


Lúc này muốn khống chế phương hướng là gần như không thể nữa rồi, điều duy nhất có thể làm 
chính là để bè trôi xuôi theo dòng lũ, nếu tìm thấy chỗ nào cao hơn mặt nước thì đó chính là nơi 
lánh nạn tạm thời. Song tác dụng của chỗ lánh nạn này hầu như cực kỳ nhỏ bé, bởi vì vẫn còn 
nước mưa ở khắp nơi khắp chốn, mưa vẫn mãi không ngừng rơi, xối ướt tất cả mọi thứ. 


Bị nước lũ ngâm xối, tất cả đều biến hình đổi dạng, cả rừng cây cổ thụ cao ngất trời lúc nàu đều 
biến thành những ốc đảo nhỏ bé, chỉ nhìn thấy phần ngọn cây trồi lên mặt nước, dưới đáu nước 
còn rất nhiều cây cối thấp hơn hoặc những cành cây bị sét đánh gãy, lúc nước cuốn qua chỗ bọn 
chúng sẽ hình thành nên những dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Bốn người cẩn thận tiến lên 
trong dòng nước, tau cảm một câu gỗ dài, trông thấy sắp đụng phải cái câu nào thì liền đẩy bật 
ra, tất cả đều không thể tự quyết, có trời mới biết dòng lũ này sẽ đưa họ đi đến tận đâu nữa. 


Hai giờ đồng hồ sau, sắc trời dường như đã khá hơn một chút, màn đen kịt đã thành đen nhờ 
nhờ, chiếc bè gỗ nhỏ chở bốn kẻ tương lai mờ mịt, trông tựa một chiếc lá rụng xoay tròn trong 
dòng nước mênh mang. Nhạc Dương mắt tinh, bỗng nhiên trông thấy phảng phất như trong 
màn mưa phía trước có sự sống, liền thấp giọng nói: "Trên câu phía trước hình như có người, 
chúng ta có nên đi vòng qua không? " 

Bốn người vội vàng đấu bè gỗ vào sát một tán cây loà xoà, lợi dụng tán lá để ẩn nấp, sau đó 
Sean lấy cái ống ngắm của anh ta ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương. Một 


sẽ. TT 


hồi sau, anh ta lên tiếng: "Hai người, đều có vũ khí, hình như là quân du kích thì phải. 


Trác Mộc Cường Ba mượn cái ống ngắm nhìn thử, hai tên du kích đó trông còn thảm hại hơn 


Trang 373/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


họ gấp bội, nào có thể coi là hai con người, căn bản phải nói là hai cái xác sống còn thở, đang 
treo mình trên ngọn cây chờ chết thì đúng hơn. 


Giờ tính sao? Trác Mộc Cường Ba đưa ống ngắm cho Nhạc Dương, thầm suy tính trong đầu, 
nếu có Ba Tang ở đau, khẳng định là anh ta sẽ làm thịt hai tên đó, rồi lấu vũ khí của bọn c húng, 
vậy có phải là nên làm như vậy hay không? Trác Mộc Cường Ba hết sức do dự, giữa bọn gã và 
quân du kích vốn chẳng hề có liên quan gì, chẳng qua vì nghe kẻ khác gièm pha bậy bạ nên mới 
gây ra chuyện lớn như vậy, quả thực là không cần thiết phải vì một lú do không đâu vào đâu như 
thế mà giết người bừa bãi. Nếu cứ mặc xác bọn chúng mà bỏ đi thì sao? Nhìn bộ dạng uể oải 
yếu ớt của hai tên du kích đó, chỉ sợ cũng không cầm cự được thêm bao lâu nữa, bỏ mặc không 
lo, nói gì thì cũng là hai sinh mạng con người chứ đâu phải chuyện chơi. Cuối cùng, Trác Mộc 
Cường Ba cũng đưa ra quyết định của mình. 


Đúng lúc đó, Sean cũng lên tiếng hỏi: "Các anh nói xem nên làm gì bây giờ? " 


Nhạc Dương đáp: "Nếu tiến lại, chắc chắn là chúng sẽ ra tau, chúng ta lại chẳng hề muốn chém 
giết bừa bãi, nhưng nếu bỏ mặc ở đấu, thì chúng thể nào cũng chết chắc cho xem." 


"Nếu cứu bọn họ thì sao? " Trác Mộc Cường Ba nói ra ý nghĩ của mình. 


"ẤU, không phải chứ, thức ăn cho chúng ta đã không đủ rồi. Hơn nữa bọn chúng với chúng ta 
không thể nào ngồi chung một con thuyền đâu, tôi chẳắng muốn không duyên không cớ gì đã bị 
người ta đá ” ”? bau xuống." Trương Lập là người đầu tiên phản đối. Nhạc Dương và Sean 
cũng tỏ vẻ khó xử. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi thì nghĩ thế này, thức ăn của chúng ta cũng chỉ đủ cầm cự một hai 
ngày nữa thôi, nếu một hai ngày này mà vẫn không tìm được nơi nào cập bờ được, vậy thì cả 
bọn cũng vẫn không thể thoát khỏi cánh rừng bị nước lũ nhấn chìm này. Hơn nữa, mâu thuẫn 
giữa chúng ta và quân du kích khởi nguồn từ lời đồn vô căn cứ kia, muốn họ tin chúng ta, vậy thì 
cần phải có người chuyển lời về đó mới được chứ. Giờ bọn họ chỉ còn lại hai nửa tính mạng, còn 
chúng ta nhiều người hơn, đến lúc đó chúng ta lại khống chế vũ khí, chắc hẳn họ cũng chẳng 
còn sức làm gì đâu, quan trọng là chúng ta có nói chuyện với họ được hau không mà thôi. " 

Nghe ý kiến của Trác Mộc Cường Ba, ba người lại nghĩ một lượt, cuối cùng Trương Lập và Nhạc 
Dương đều gật đầu, Sean cũng nói: "Có thể thử xem sao." 


Bốn người dè dặt cho bè gỗ tiến lại gần, trong mắt hai tên du kích vốn đã đến sát bến bờ tuyệt 
vọng lập tức ánh lên những tia hụ vọng. Rất rõ ràng, bọn chúng căn bản không thể ngờ được 
trong tình huống thế này vẫn còn người tiến lại gần mình. Nhưng một trong hai tên nhìn rõ đám 
người vừa xuất hiện, liền vùng vẫu định giơ súng lên, bốn người liền dừng bè lại, cho Sean đứng 
ra quát hét. Không hiểu Sean đã nói gì mà hai tên du kích chỉ còn chút hơi tàn kia gật đầu lia lịa, 
ánh mắt sáng rỡ lên, súng giơ lên cũng bỏ hết cả xuống, đồng thời còn cầm ngược nòng súng 
đưa về phía bốn người, rõ ràng là đang tỏ ý chấp nhận nộp súng đầu hàng. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Anh nói gì với họ vậy? ” 


Sean mỉm cười đáp: "Tôi bảo nếu chúng nổ súng, chúng ta sẽ lập tức bỏ đi không bao giờ quau 
lại nữa. Sau khi nghe chúng ta sẽ cứu mạng chúng, hai tên này tỏ ú chỉ cần có thể rời khỏi cái 
ngọn cây đó và có đồ ăn, cái gì chúng cũng nghe chúng ta hết. Cũng may là cả hai tên đều nói 


Trang 374/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiếng Quechua, chứ tiếng Tây Ban Nha thì tôi chịu chẳng nói được câu nào rồi. " 


Bốn người đón hai tên du kích kia lên bè, Trương Lập và Nhạc Dương tước vũ khí của chúng. 
Nhờ có Sean phiên dịch, bọn gã biết được, tên cao gầu mắt xanh là hậu duệ của người Tâu Ban 
Nha, tên là Billy, còn tên tóc dựng như xơ cọ, trông rõ là có huyết thống người Anh điêng tên là 
Luca, cả hai đều thuộc quân số tiểu đội số mười bảy, mấy chuyện đánh số các thứ đó bốn người 
đều không hiểu lắm, nên cũng không muốn hỏi nhiều. Hỏi đến chuyện chúng đã gặp phải từ lúc 
chạy nạn đến giờ, mới biết thì ra tiểu đội của hai tên này cũng tham gia hoạt động lùng bắt bọn 
Trác Mộc Cường Ba đêm đó, có điều phạm vi lùng sục tương đối lớn, trở về doanh trại chậm 
hơn các tiểu đội khác, doanh trại chính là khu nhà gỗ mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã trông thấy 
trước đó. Nhưng lúc bọn chúng trở về doanh trại, trời đã bắt đầu đổ mưa sẩm sập, khắp nơi 
không một bóng người, bừa bãi lộn xộn, còn lại có chăng cũng chỉ là vết tích bừa bãi của đội 
quân gấp rút tháo chạy. Tiểu đội trưởng của bọn chúng thử liên lạc với tổng bộ, ngược lại còn bị 
sét đánh chết tươi tại chỗ, cả đám người còn lại đang vất vả tìm đường cầu sinh trong cơn mưa 
khủng khiếp, kết quả là gặp phải đại hồng thủy, thành viên trong đội bị nước cuốn ởi tứ tán, 
chẳng biết giờ ở chốn nào nữa. Hai ngày nay bọn chúng không hề kiếm được thứ gì ăn, chỉ biết 
uống nước mưa cầm hơi cho qua cơn đói, trước khi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đến, cả 
hai đều chỉ biết ngồi trên ngọn cây chờ chết chứ chẳng còn cách nào hơn. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba lại hỏi tường tận mục đích của hành động lùng bắt lần này, hiểm nỗi 
cả Billy lẫn Luca đều là binh nhất vừa mới gia nhập, đối với sự kiển lần này cũng không biết gì 
nhiều lắm, tất cả đều chỉ phục tùng mệnh lệnh, bọn chúng cũng chỉ nghe nói nếu muốn tìm 
Thành phố Vàng thì phải tìm được bọn Trác Mộc Cường Ba trước, ngoài ra chẳng có gì hơn. 
Còn rốt cuộc trong tay bọn Trác Mộc Cường Ba đang nắm giữ điều gì, hay tại sao cứ nhất định 
phải tìm bằng được bọn gã, thì hai tên này căn bản chẳng biết gì cả, chẳng qua cũng chỉ là một 
đám đồng bạn ngồi đoán già đoán non, tưởng chừng có bản đồ hay gì đó tương tự mà thôi. Dù 
đã được cho ăn không ít, nhưng hai tên du kích này xem ra vẫn chưa hoàn hồn, dáng điệu vô 
cùng mệt mỏi, cứ đáp được ba câu thì lại có hai câu chẳng đâu vào đâu cả. Lụ do thật hết sức rõ 
ràng, bọn chúng cũng không khác gì mấy người đám Trác Mộc Cường Ba, ít nhất cũng đã không 
ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm liên tục, chẳng những thế lại còn phải chịu đựng cảnh bụng đói 
nữa. Bọn Trác Mộc Cường Ba phải vắt óc suy nghĩ, tốn mất khá nhiều thời gian mới giải thích 
rõ ràng cho bọn Billy và Luca ràng, bọn gã cũng hoàn tòan không biết gì về Thành phố Vàng, 
tất cả chuyện này chỉ là cái bẫu của kẻ khác giăng ra, hụ vọng Billy và Luca trở về có thể mang 
tin tức nàu đến cho quân du kích. Billụ và Luca vừa nhồm nhoàm nhai nhai nuốt nuốt, vừa gật 
đầu lia lịa nhận lời. Bây giờ đối với chúng, có đồ ăn là quan trọng nhất, mấy ngày nay, dù trong 
dòng nước có trôi nổi vô số xác động vật, song ăn mấy thứ đó vào, chỉ sợ là còn chết nhanh hơn 
mất. 


Trương Lập bắt đầu thấy tiếc số thức ăn vốn đã không còn nhiều nhặn gì cho cam, nếu hai tên 
nàu đột nhiên lăn ra chết trên bè, vậy chẳng phải bao nhiêu nỗ lực của họ đều tan thành bọt 
nước rồi hay sao. Cùng lắm có thể coi là dùng khẩu phần ăn một ngày đổi lấy hai khẩu súng còn 
tạm dùng được, nhưng trong tình cảnh này, vũ khí thì dùng làm gì được đâu chứ. Tệ hại hơn nữa 
là, nhìn trạng thái tính thần của hai tên du kích này, tình huống mà anh lo lắng, hoàn toàn có 
khả năng sẽ xảy ra thật. 


Sáu người chung một bè gỗ trôi dạt chừng một tiếng đồng hồ, Nhạc Dương đột nhiên kêu toáng 
lên, chỉ tay về phía Nam nói: "Rừng cây! Là một khu rừng lớn! " 


Trang 375/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thiên kiếp 


Tất cả đều nhìn theo hướng tay Nhạc Dương chỉ, quả nhiên, các tán cây đã dần nhô lên khỏi 
mặt nước, không còn thưa thớt như những hoang đảo điểm xuyết trên mặt nước mênh mông 
như lúc trước, mà thành từng trảng rừng rậm rạp, điều này cũng đồng nghĩa với việc mặt đất ở 
đó cao hơn những khu rừng xung quanh. Sáu người tức thì phấn chấn, ra sức quạt nước tiến về 
phía khu rừng đó. Sắc trời đã biến thành màu đen nhờ nhờ u tối, dù mưa vẫn chưa có dấu hiệu 
ngớt, song nhìn chung thì sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng tốt hơn. 


Đoàn người bọn Trác Mộc Cường Ba cho bè tiến vào dòng nước chảy trong rừng, địa thế khu 
vực nàu quả nhiên cao hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ cao, có vô số dòng 
sông nhỏ chạy ngang chạy dọc phân cách khu rừng ra làm nhiều mảnh nhỏ, những hạt mưa to 
như hạt đậu vẫn rơi sầm sập không ngừng, mỗi phút trôi qua nước bên dưới lại dâng lên một 
chút. Sean tìm được một cây gỗ rất dài, dễ dàn thăm dò độ sâu của lòng sông, sáu người trên bè 
gỗ liền dùng luôn cái câu đó làm sào chống, vất vả ngược dòng tiến lên, ôm mối hụ vọng vào sâu 
trong rừng có thể kiếm được chỗ nào cao hơn một chút nữa. 


Họ đã chống bè đi trong rừng sâu chừng nửa ngày mà địa thế dường như vẫn không thay đổi gì 
nhiều lắm. 


Sean thở dài nói: "Vẫn thấp quá, đợt lũ thứ hai mà quét qua là ở đâu chắc chắn sẽ bị nhấn chìm 
đó." 


Nhạc Dương lên tiếng: "Nhưng khu rừng này rất lớn, ít nhất chúng ta cũng có thể nghĩ cách tìm 
bọn dã thú bị vây khốn trong đây." Nói đoạn, anh chàng liền giơ khẩu súng trong tay lên. 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Hơn nữa, khu rừng này trải dài về phía Đông, dường như không 
thấy điểm tận cùng, nói không chừng bên đó còn có vùng đất nào cao hơn nữa thì sao." Lời vừa 
mới dứt, ở hướng gã mới nhắc đến chợt lóe lên ánh lửa. 


"Chết thật, lại là giông bão! Xuống bè đi nấp mau." Sean nghiến răng nghiến lợi nói. Ba ngàu 
nay, cơn giông sét này thủy chung vẫn lượn lờ vấn vít bên trên khu rừng, từ Tâu sang Đông, rồi 
lại từ Đông sang Tây, tuần hoàn đi lại, không khác gì sứ giả câu hồn tuần tra trong chốn luyện 
ngục, phụ trách thanh trừ sạch sẽ bất cứ kẻ nào sống sót, bất cứ sinh mạng nào có thể động 
cựa. Có điều ở đâu, thể tích của vị sứ giả nàu phải dùng đơn vị kilomet làm số đo, đúng là một 
con ác quỷ đáng sợi 


Sáu người rời bè gỗ, tìm một nơi tương đối trống trải, bỏ hết bất cứ thứ nào có thể dẫn điện trên 
người ra xa, rồi nằm sụp xuống nấp. Trương Lập thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba: "Âu, 
Cường Ba thiếu gia, hai thằng kia hình như có gì không ổn thì phải." 

Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Billy và Luca mặt tái bợt không sắc màu, run 
lầu bẩu, rõ ràng là đã sợ điếng hồn. Cơn giông sét đã tiến gần, con quái thú đen kịt ấy tạo ra 
một cơn lốc xoáy đen ngòm như mực, nơi trung tâm cơn lốc có vô vàn màu sắc rực rỡ biến ảo 
khôn lường, song cũng ẩn chứa nguy cơ chí mạng. "Đoành! " Mấy chục xúc tu cùng lúc vươn ra, 
tựa hồ kết trên không trung một tấm lưới điện khổng lồ, những tia chớp xanh lam phác lên một 
gương mặt quủ điên cuồng hung dữ. Lúc này, Billụ đột nhiên nhổốm ra hét toáng lên: "Đừng 
đánh nữa! Cầu xin mày đừng đánh nữa! " Trương Lập kéo một cái mà không được, đành quay 
sang ấn chặt Luca xuống. 


Trang 376/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Đoành! " Một thân câu khổng lồ cao hai chục mét bất ngờ đổ vật xuống ngay trước mặt Billy, 
kế đó một quả sét hòn khổng lồ đường kính phải lên tới gần năm mét bay sượt qua đầu hắn, 
trong chớp mắt, bộ tóc của Billụ đã bắt lửa cháy bùng lên. Nhạc Dương chuẩn bị nhồm dậy thì bị 
Sean ấn chặt xuống, khàn giọng hét lên: "Anh làm gì vậy? " 


Nhạc Dương đáp: "Kéo hắn trở lại chứ còn gì! Cứ thế sẽ bị sét đánh phải mất! " 
Sean gào lên: "Không kịp! Anh không nhìn thấy phía sau quả sét hòn kia là cái gì hả? " 


Nhạc Dương ngước lên nhìn lại, quả nhiên phía sau quả sét hòn còn kéo theo một cái đuôi dài 
màu đen, giống như kéo một sợ nhỏ từ quảng mây đen trên đỉnh đầu xuống vậy, cái đuôi màu 
đen đó lú này đã phủ lên phía trên Billụ mất rồi. Sean lắm bẩm gần như thì thảm: "Chắc đó là 
sét đen rồi, cứu làm sao được nữa." Lúc trước khi cùng Ba Tang vượt qua năm cơn giông sét bọn 
họ đã được nghe anh ta nhắc tới thứ này rồi, trong các loại sét, thì loại nguụ hiểm nhất, đáng sợ 
nhất chính là sét đen, còn được người ta gọi bằng cái tên "hơi thở của thần Chết". Loại sét nàu 
không phát quang, do các phân tử khí bị rút hết thành phần nước tập hợp lại thành dạng gel sản 
sinh ra, mà những vật chất tập hợp này là dạng phát nhiệt dẫn điện, rất dễ phát nổ hoặc chuyển 
thành sét hòn, mức độ nguy hiểm cực lớn. Mà thoạt nhìn thì nó chỉ giống như một màn sương 
mù hay đống bùn nhão, thể tích tương đối nhỏ, lại không bị ra đa phát hiện ra, các phi hành 
viên thông thường đầu gọi nó là "Sét ngầm trên không”, giống như quả mìn vậy, chạm phải liền 
nổ ngau. 


Trong nháy mắt, thứ vật chất có dạng như một đám sương đen đó bao kín lấy Billy, hắn ta 
không kịp kêu lên tiếng nào, bỗng nhiên khắp người phát sáng, thân thể hóa thành một quả sét 
hòn, đoạn một luồng sức mạnh kỳ dị nâng hắn lên khỏi mặt đất. Không ai lên tiếng nữa, mọi 
người đều hiểu rõ, Billy đã thăng thiên rồi. 


Lúc Billy rơi xuống trở lại, trông hắn chẳng khác nào một khúc gỗ bị thui cháu đen, nước mưa 
xối xuống, thân thể hắn liền bốc lên những làn khói xanh mờ mịt, còn cả những tiếng "xì xì" 
nữa. Năm người không ai nhìn về phía hắn nữa, riêng Luca thì sợ đến mất vía, thân thể đã bắt 
đầu co rút run lên cầm cập. 


Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn giông sét lại bỏ đi xa lần nữa, năm kẻ thêm một lần sống sót nhồm 
người đứng lên, Trương Lập và Nhạc Dương xốc nách Luca, chuẩn bị thăm dò khu vực sâu tít 
trong rừng này. Lúc đi qua thi thể Billy, thứ bọn họ trông thấu, chỉ là một mớ di cốt đen thu, cả 
thịt lẫn xương bị hun cho như xác ướp, lại còn cả cái thứ chẳng hiểu là máu hay là cái gì khác, 
nhưng tóm lại là một thứ dạng keo đông đặc lẫn hai màu trắng đỏ, vẫn còn rỉ ra khỏi cơ thể, 
chầm chậm như kem đánh răng bị bóp ra khỏi tuứp vậy. Bọn họ cũng không nói chắc được rốt 
cuộc tên này đã chết hau chưa, nhưng chẳng ai muốn nhìn cái thứ thối hoắc đen ngòm khiến 
người ta phát mửa này thêm một phút nào nữa. Nhạc Dương cố nhịn cơn buồn nôn, lấy một 
khúc gỗ mục cắm vào trước tử thi, coi như một kiểu an ủi người chết. Luca gần như bị kéo lê đi 
trên mặt đất, ú chí hắn cơ hồ đã sụp đổ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không đi được đâu, 
không còn đường thoát rồi, đây đã là địa ngục rồi, chúng ta đều phải chết hết ở đây thôi..." Có 
điều, ngoài Sean ra, mấy người còn lại chẳng ai hiểu hắn đang lảm rầm gì cả. 


Trương Lập và Nhạc Dương cực nhọc kéo tên Luca lên bè gỗ, cả đoàn người lại tất tả chèo lên 
thượng du. Nhưng lần này tình hình của Luca dường như không khá lên được, hắn ta cứ đờ đẫn 
quò trên bè, miệng mấp máy lầm bẩm phù chú gì đó, đoạn ngấng mặt lên trời để mặc cho nước 


Trang 377/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mưa quất vào mặt, mắt, lễ mũi, miệng, rồi tụ lại thành dòng chảy trên người, miệng phồng lên 
đầu bong bóng mà vẫn không ngừng lầm bẩm. Trương Lập kinh hãi nhận ra cặp mắt Luca trợn 
lên vừa tròn vừa to, nước mưa chảy thẳng vào mắt, dường như hắn chẳng còn cảm giác gì nữa 
vậy, vẻ mặt ấy, so với người bị treo cổ chết còn đáng sợ hơn gấp bội. Trương Lập giật bắn mình, 
vội nói: "Các anh xem, xem kìal Hắn đang làm gì vậy? Sao lại ra thế này? " 


Sean quan sát tròng mắt trợn ngược lên của Luca, thấy hắn vẫn còn thở, miệng lúng búng đầy 
nước, cổ họng vang lên tiếng "ùng ục ùng ục”, nhưng ánh mắt Luca dã không còn chút sức sống 
nào nữa rồi. Sean đờ đẫn nói: "Tư thế này, là hắn đang chờ chết đấy." Nhìn nét mặt ba người, 
anh ta giải thích tiếp: "Nước mưa chảy vào qua đường lỗ mũi, chui vào trong cơ thể, cuối cùng 
thì phổi sẽ bị úng nước mà chết. Giờ hắn đã mất hết tri giác, không cảm giác gì được nữa đâu, 
nếu chúng ta mà bị ngâm thêm hai ba ngày nữa thì cũng thành ra như thế đấy." 


Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương đều trầm mặc không nói gì. Sean nói không sai, 
lúc nàu bất kể là nói gì, họ cũng đều phải gào lên đến đứt hơi khản tiếng, tất cả đều biết rõ, dưới 
ảnh hưởng của tiếng sấm và tiếng mưa không ngừng không nghỉ đáng sợ kia, thính lực của họ 
đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng; còn đầu, tau và chân họ đều đã tê cứng, cho dù dùng sức 
cắt mạnh lưỡi dao lên trên cũng chẳng hề thấu đau đớn gì, khi thân thể bắt đầu bị nước mưa xối 
xả, hình như chỉ cần một hai tiếng đồng hồ là sẽ thành ra như vậy, từ đó đến giờ tình hình chưa 
được cải thiện chút nào, bởi mưa vẫn mãi chẳng chịu ngừng rơi. Luca của ngàu hôm nay, có lẽ 
chính là bản thân họ của ngàu mai cũng nên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, bọn họ đều 
không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Sean lại nói tiếp: "Bản thân hắn đã không còn ý chí sinh tổn nên 
chẳng ai cứu nổi, lú nàu điều duy nhất chúng ta có thể làm được, chính là để hắn bớt phải chịu 
khổ chút nào hay chút ấy." 


Theo đề nghị của Sean, bốn người nghiêm túc và trang trọng ném Luca giờ đang thoi thóp thở 
ra đầu bong bóng nước xuống sông, hắn ta không giãy giụa, cũng không phản kháng, bởi giờ 
đây hắn chỉ là một cái xác biết thở chứ chẳng hơn. Khi một chùm bong bóng nước nổi lên mặt 
sông, cả bốn người trên bè đều thấy một cảm giác bất lực trào lên trong dạ. 


Mưa trên trời vẫn đổ "rào rào" không ngớt như có người sàng đậu. Lần này, đến cả Nhạc Dương 
cũng không thốt lên được câu nói đùa, khen tiếng mưa nghe du dương thánh thót như độc tấu tù 
bà hay gì đó nào nữa, cơn mưa này phẳng phất như một lời nguyền, nguyền rủa tất cả những kẻ 
gan đặt chân vào rừng Than Thở, kẻ nào quấy nhiễu sự bình yên của người chết sẽ vĩnh viễn 
không được bình yên. Mỗi người đều cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục thế này nữa, họ sẽ bị nước 
mưa xối cho tróc cả da, giờ đây, bất kể phải trả giá đắt thế nào, chỉ cần đổi lại được thứ gì có 
thể che mưa chắn gió, bọn họ cũng sẽ không hề do dự mà ởi đổi lấy ngav. 


Hụ vọng, trong hoàn cảnh đây, động lực duy nhất có thể giúp người ta gắng gượng mà tiếp tục 
sống, chính là hụ vọng. Vì vậy, khi Trương Lập chỉ tay vào chân trời đang hơi hửng màu trắng, 
giọng gào lên như muốn khóc "Chân trời sáng rồi! Chân trời sáng rồi! Chúng ta sắp ra khỏi khu 
rừng mưa quái quủ này rồi! " Dường như từng người một trên bè gỗ đều kích động đến muốn 
khóc, nhưng rồi cuối cùng họ cũng không khóc, bởi vì, họ đã trông thấy xác chết. 


Xác chết cháy đen, chỉ còn lớp da dính chặt vào xương, nhìn chẳng khác gì xác ướp nằm co rút 
dưới đất, hai cánh tay giờ ra trước, hai chân duỗi về phía sau trông như con ếch, cả khúc gỗ mục 
kia của Nhạc Dương cũng vẫn cảm nguyên đó bên cạnh thi thể, hệt như một tên lùn đang cười 
nhạo báng. Đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về chỗ cũ, căn bản chẳng tiến thêm được bước 


Trang 378/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nào. Trên xác chết đã bắt đầu mọc ra một ít thực vật màu xanh đen trông như rêu, loại nấm 
mốc trên thịt thối kia cũng mọc lên vô số mũ nấm hình bán nguyệt trên tấm thân cháy đen thui 
ấy, nhưng chỉ loáng cái đã bị nước mưa dập cho tơi bời thành một đống nát bấy. Trong không 
khí lan toả một thứ mùi vị không thể tả nổi bằng lời, giống như gỉ sắt trộn thêm cá mực thối vậy. 
Sean lại xé áo ra bịt mũi, nếu còn tiếp tục xé, e là trên người họ chẳng còn thứ gì nữa mất. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía chân trời, bầu trời phương Đông đích thực đã trắng sáng lên, 
còn sau lưng gã thì ẫn mù mù mờ mịt, mây đen đè nặng xuống đỉnh đầu, thỉnh thoảng trong 
quầng mây đen lại lấp loé lên một ánh đỏ ghê sợ, khiến người ta không khỏi kinh hồn bạt vía. 
Gã lầm bẩm tự hỏi: "Sao lai đi một vòng rồi trở về chỗ cũ thế này? " 


Sean đáp: "Nước rẽ nhánh nhiều quá, chính dòng nước đã đấu chúng ta thay đổi phương 
hướng.” 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "La bàn đâu? Mọi người ai có la bàn không? ” 


Trương Lập càu nhàu: "Ai còn dùng cái thứ đó nữa, vứt hết đi rồi." Lúc bọn họ phát hiện ra la 
bàn chỉ hướng không chính xác nữa thì đã vứt hết cả đi rồi. Sean nói: "Vô dụng thôi, bây giờ mà 
có la bàn thì kim chỉ cũng chỉ hướng về phía khu có giống sét thôi. Chúng ta đi dọc theo bờ 
sông, mang cả bè gỗ theo nữa, như vậy thì có thể cầm cự qua đỉnh lũ lần thứ hai được." 


Vậy là, bốn người lại leo lên bờ sông nhầy nhụa toàn bùn làm phu kéo thuyền. Trải qua gần bảy 
mươi hai giờ đồng hồ bị nước mưa tấu rửa, làn da họ đã bị ngâm đến nỗi mềm như đậu phụ, hơi 
dùng sức một chút, dây thừng liền ăn sâu vào thịt, nhưng bọn họ đã tê liệt đến nỗi mất hết cả 
cảm giác. 


Tấp ta tấp tểnh tiến lên như người máy, bốn bóng người xám xịt trông như bốn cái lõi ngô mọc 
đầu nấm sũng nước, thân thể mệt mỏi đến cực độ, cứ vậy tiến về phía Đông thêm mười câu số 
nữa, trong rừng lại vang lên tiếng động. Trước mặt bốn người, bỗng dưng lại xuất hiện một con 
báo châu Mỹ đen tuyên, đôi mắ sáng rực ánh vàng trừng lên dò xét bốn kẻ đang đứng ngẩn ngơ. 
Bốn người giờ nàu đều đứng còn chẳng vững, thân thể tê cứng đến nỗi gần như mất cả khả 
năng phản ứng rồi, nhưng con báo đen đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với bốn người, quan sát 
từng người một như để nhận ra người quen vậu. Nhạc Dương vếu ớt nói: "Xem ra, nó đã đột 
phá được muôn trùng trở ngại của gia đình và khoảng cách khổng lồ giữa giống loài, cuối cùng 
cũng đuổi theo tình lang đến tận đây. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, anh nói xem có p hải 
không hả Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba ngây người: "Cậu nói cái khỉ gì vậy? Tôi không hiểu? " 
Trương Lập bổ sung: "Ý cậu ta là, con báo cái nàu, người ta muốn bỏ nhà theo trai vì anh đấu." 
Trác Mộc Cường Ba giận dữ quát: "Nói bậy! ” 


Trương Lập vội nói: "Cường Ba thiếu gia, chớ có giận, để sức mà đi đường chứ, nếu không thì 
cứ để con báo này xơi luôn cho xong đi." 


Sean lắc đầu: "Nó không dám đâu, chứng ta có bốn người, nó cũng biết là chẳng làm được trò 
trống gì." 


Trong lúc mấy người nói chuyện, con báo đen đã quay đầu, chạy theo hướng ngược lại phía bốn 


Trang 379/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người. Sean nói: "Sao hả? Tôi nói không lầm chứ. " 
Nhạc Dương thắc mắc: "Sao anh biết là không phải nó đi gọi cứu binh? " 


Trương Lập mệt mỏi lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, chúng ta có tiếp tục đi nữa không? " Lời còn chưa 
nói dứt đã nghe "vù" một tiếng, lại thấy con báo đốm chui ra, theo sau là mấy con chuột to 
tướng. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: "Ơ châu Mỹ sao lại có báo đốm nhỉ? " 


Sean uể oải đáp: "Đấu là mèo rừng, không phải báo đốm. Kỳ lạ thật, nó là thiên địch của bọn 
chuột cơ mà, sao lại bị bọn chuột nhép kia đuổi chạy toé khói thế kia? " 


Sơi dây thừng buộc chặt vào bè gỗ bỗng rung lên, dưới nước không ngờ lại xuất hiện mấy con 
rái cá to tướng, thể hình phải hơn một mét tám, trong thời tiết mưa lớn sẩm sập thế này, hoạ 
may cũng chỉ có bọn chúng mới ngược sóng mà ởi được thôi. Kế đó trong rừng lại có thêm mấu 
con vật ướt sũng xác xơ đến nỗi người ta không nỡ nhìn hùng hục chạy xổ ra, có con đến cả 
Sean cũng không gọi tên ra được, bọn chúng đều chạy theo hướng ngược lại với hướng ởi của 
bốn người. Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Không phải chứ? Đã hai ba ngàu nay chúng ta chẳng 
thấy bóng động vật rồi ấy nhỉ? Sao bỗng nhiên lại chạy ra nhiều cũng tới hai ba chục con rầm 
rập chạy vù qua, trên ngọn cây cũng ầm âm chẳng kém, một đàn khỉ rú đen, vượn, khỉ mũi to 
lần lwotj vin cành đu cây chạy về phía sau lưng bọn Trác Mộc Cường Ba." 


Sean cũng học theo Ba Tang lắc mạnh đầu mấy cái, gắng lấy lại tinh thần nói: "Ai trèo lên cây 
xem thử coi, hình như có gì bất ổn thì phải. " 

Nhạc Dương vung vẩy tay chân vài cái rồi đội cơn mưa như trút như giội vừa trèo vừa nói: "Mưa 
lớn thế nàu, có leo lên câu cũng chẳng thấy gì đâu." Kết quả là anh chàng mới leo lên được một 
nửa, đã trợn tròn mắt lên, leo thêm mấy nấc nữa, rồi kêu toáng lên: "Nước lũ! Lũ lại về rồi! Ở 
ngay trước mặt chúng ta ấy! " 


Sean nói: "Bậy bạ, nước lũ ở phía sau chúng ta chứ, sao lại ở phía trước? " Anh ta cũng bắt đầu 
leo lên câu, trong lúc ấy lại có vô số động vật tranh nhau bỏ chạy. Sau khi trèo lên cây, rồi giơ 
ống ngắm lên, Sean bỗng rống lên the thé như đàn bà: "Trời ơi! Tản ra mau lên! Nước lúc cái gì 
chứ, là kiến lửa đấy! Kiến lửa châu Mø! Tập đoàn quân săn thịt lớn nhất mảnh đất châu Mỹ này 
đấu! " 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã trèo lên theo, phóng mắt nhìn ra, một cảnh tượng vừa hùng tráng 
lại vừa ghê rợn hiện ra trước mắt gã. Tầng tảng lớp lớp một màu đỏ rực, nhìn từ xa thật giống 
hệt như nước lũ, nghiêng mắt nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một đàn kiến lửa rộng chừng năm câu 
số, dài không biết bao nhiêu, số lượng nhiều tới mức đáng sợ, căn bản không thể tính đếm. Đàn 
kiến lửa đi qua chỗ nào, chỗ đó đúng là không còn cành cây ngọn cỏ, thậm chí có thể nói cả 
mặt đất cũng bị bóc đi một lớp, lũ chim kinh hoàng ré lên đập cánh bay cao, cuối cùng lại bị 
nước mưa xối xả đập rơi lả tả xuống như những chiếc máy bay hết sạch nhiên liệu; khỉ nhện và 
báo châu Mỹ cùng hết hoảng tháo chạy, chuột với mèo rừng cũng tranh nhau sang bờ sông bên 
kia; vô số cây cổ thụ cũng đã đổ xuống nhưng lần này thì hoàn toàn khác với bị nước lũ cuốn 
phăng hay bị sét đánh ngã, thân câu tựa như toà nhà cao tảng bị cho nổ mình định hướng, bắt 
đầu từ dưới gốc, cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống, cuối cùng thì biến mất không còn tăm tích trong 
đoàn quân màu đỏ. 


Trương Lập ở dưới kéo bè gỗ, hỏi: "Gì thế? Cái gì thế? " 


Trang 380/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Hô la, ma ha ô ku la a." Sean vội trượt xuống, nói một tràng kú âm khó hiểu, sau đó mới uốn 
cái lưỡi đang lắp ba lắp bắp lại, cuống cuồng kêu lên: "Lên thuyền, lên thuyền rồi nói sau. Bọn 
kiến lửa châu Mỹ này, cùng với kiến vàng châu Phi, được gọi là, gọi là kiến ăn thịt người. Chỉ có 
điều kiến ăn thịt người châu Mỹ thì không to như kiến châu Phi, nhưng số lượng thì nhiều hơn 
bọn kia không biết bao nhiêu lần. Cái gì chúng cũng ăn hết, đàn kiến đi qua đâu, thì đúng là nơi 
ấu chỉ icòn lại hoang mạc. Theo như cách nói của người Anh điêng, gặp phải bọn chúng, là ta 
đã bị ma quở nguyuền rủa, mấy kiếp trước đều làm chuyện táng tậm lương tâm" 


Khi bốn người nhếch nhác leo lên bè gỗ, bọn họ hoàn toàn chẳng hề hay biết, trong cùng một 
khu rừng này, chỉ cách họ chừng mười câu số, còn có một đám người khác cũng đang cuống 
cuồng bỏ chạy. Dưới gót sắt của đoàn quân kiến lửa khổng lồ này, tất cả mọi sinh vật đều chỉ 
biết tháo chạy giữ lấy mạng sống mà thôi. 


Sống sót sau thảm hoạ 


Sắc trời dần sáng sủa hơn, nhưng mưa lớn vẫn không chịu dừng, những giọt mưa trắng xoá óng 
ánh ấy dường như đang giãy giụa những cái cuối cùng, bọn chúng gầm gừ gào thét, thả sức mặc 
tình tàn phá khu rừng. Còn bọn Trác Mộc Cường Ba vốn đã vất vả kéo bè bôn ba hơn chục câu 
số, giờ lại phải xuôi dòng theo đường cũ mà trở lại, bốn người ngồi xếp bằng tròn trên bè gỗ ẩm 
ướt trông không khác nào bốn vị lão tăng đang tham thiền nhập định. Từng hạt mưa như từng 
mũi tên găm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể, cảm giác tê liệt càng lúc càng giảm nhẹ, còn 
lại chỉ là cảm giác chua chua trong dạ dày và sự đau đớn khi mọi thứ đều sưng phồng lên mà 
thôi, thân thể họ đều sắp bị nước ngâm cho mềm nhữn ra, rất có thể chỉ trong giây lát nữa, đầu 
mình tau chân mấy người sẽ rã ra như tượng đất cũng nên. Môi trường xung quanh thì ác liệt, 
tâm trạng trong lòng cũng phức tạp vô cùng, từ lúc đặt chân vào rừng Than Thở đến giờ, cả bọn 
đều vật lộn trên đường ranh giới giữa sống và cheté, chẳng có lấu một phút được yên thân. Ba 
ngày rồi, đã trọn ba ngày liền, không ai ngủ được một giấc, thậm chí còn không có lấy một giâu 
bình yên mà nghỉ ngơi, tuy chưa gặp phải quân đoàn kiến lửa khổng lỗ kia, song cơ thể mấy 
người như đã bị muôn ngàn con kiến cùng cúc cắn xé, toàn thân chỗ nào cũng vừa tê vừa ngứa 
lại vừa đau, khắp người chẳng có chỗ nào thấu dễ chịu cả. 


Mệt mỏi, mệt mỏi đến cực hạn, rõ ràng đã nằm xuống rồi, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng đến 
nỗi không sao ngủ nổi. Nghe nói có một thứ hình phạt tàn khốc, không cần gây ra đau đớn gì 
trên cơ thể con người, mà chỉ không ngừng quát mắng, khiến kẻ ấy không thể ngủ được, chỉ 
không đầy mấy ngày, tinh thần kẻ chịu phạt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến giờ, tinh thần bốn người 
bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đã gần như đến bên bờ vực thắm suy sụp rồi, bọn họ không ai 
biết trong cơn giông sét tiếp theo, liệu mình có còn thấp thỏm bất anh nhảy xuống nước, cầu 
mong ánh sáng ấy đừng chiếu lên người mình được nữa hay không; cũng không biết khi cơn lũ 
sau ập tới, liệu mình có còn kiên cường bám trụ được tới khi nước rút đi hay không; liệu rồi họ 
có giống như tên Luca kia, đờ đẫn biến thành một cái xác biết thở hau không. Họ hụ vọng tìm 
được một lý do giúp mình tiếp tục cảm cự xiết bao, thế nhưng hụ vọng, rốt cuộc là hụ vọng ở 
đâu? Khu rừng tưởng chừng như đi mãi cũng không tới tận cùng này, cơn mưa tưởng chừng như 
vĩnh viễn chẳng bao giờ ngớt này, sấm sét tựa bóng u linh mãi không biến mất này, còn cả lũ dã 
thú có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng nữa, số lượng bọn chúng cũng dường như vô 
cùng vô tận. 


Bốn người lả đi, đến hơi sức nói chuyện cũng không còn nữa, nhưng họ vẫn phải tiếp tục quạt 


Trang 381/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước, không ngừng chèo chống, truy binh phía sau giống như con nước thuỷ triểu, đang đuổi 
theo với tốc độ kinh người. Chưa quay lại được nửa đường, đột nhiên con báo đen khi nấy lại xồ 
ra theo hướng ngược lại, lần nàu hình như còn chạy nhanh hơn, chẳng cần nhìn ngó gì đã lao 
thẳng vào giữa đoàn quân kiến lửa, sau lưng nó, là toàn bộ lũ động vật lúc nãu cũng đang cật lực 
chạy ngược trở về. Nhạc Dương thần người ra, rồi bỗng buông một câu: "Làm cái trò gì thế? Đại 
hội marathon động vật à? ” 


Trương Lập uể oải hỏi: "Chúng ta có đổi hướng theo chúng nó không? Hình như ở phía trước 
có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả kiến lửa đang ập đến đấy." Bốn người đều cảm thấy tuyệt vọng, 
sau lưng bị truy đuổi, phía trước lại không có đường, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được quyết tâm 
muốn chết của Billụ và Luca. Nếu phải chết theo cách nào đáng sợ hơn, vậy thì chỉ bằng tự tử 
cho rồi, nghĩ lại thì để viên đạn xuyên qua đầu, chắc cũng không đến nỗi quá là đau đón. 


Sấm nổ ùng ùng, cái miệng khổng lồ của con ác quủ đỏ đang há rộng, cơn lũ thực sự, đỉnh lũ lần 
thứ hai đã tới rồi! Có muốn chạy trốn, cũng không biết chạy đi đâu, bốn người chỉ còn cách bám 
chặt lấu bè gỗ, trong chớp mắt, cơn lũ đã nuốt trọn chiếc bè gỗ nhỏ. Khi chiếc bè gỗ nổi lên 
trên mặt nước trở lại, bên trên chỉ còn ba người ướt như chuột lột, Trác Mộc Cường Ba kêu lên: 
"Sean đâu? " 


"Ắc, ặc, tôi ở đâu." Sean phun ra một đống nước, bò lên từ phía sau bè gỗ, vừa rồi bị nước lũ hất 
văng ởi, cũng mayv là anh ta đã quấn chặt tau vào dây an toàn. Chiếc bè gỗ này căn bản chỉ như 
một lá thuyền nàn giữa cơn cuồng phong bạo vũ, lúc bị hất văng lên đỉnh ngọn sóng, khi lại bị 
dìm sâu xuống tận cùng, cơn lũ dường như đang giỡn cợt với món đồ chơi mới lạ, chốc chốc lại 
lật bè gỗ sang bên này, rồi tung sang bên kia, khi cao hứng thì ném văng bè gỗ ra khỏi mặt 
nước tới cả mười mét, làm đám người ngồi trên bè lộn bổ nhào, sau đó rơi tự do trở về mặt 
nước, bằng không thì lại biến nó thành thuyền đụng (bumper), để các loại cành cây thân câu va 
đập, khảo nghiệm xem bè gỗ bền chắc tới đâu. 


Khó khăn lắm mới tránh khỏi bị đỉnh lũ tấn công chính diện, bốn người đều đã bảy tám bận ngã 
bò lăn bò toài, mặt không còn chút sắc màu, tim gan lòng ruột lộn tùng phèo, những thứ gì có 
thể nôn ra được thì đã nôn ra sạch sẽ hết cả rồi. 


Thê thảm hơn nữa, cơn lũ đã cuốn họ về phía đoàn quân kiến lửa xơi sạch mọi thứ kia. Trương 
Lập ngồm xổm trên bè gỗ, hai tau giữ chặt dâu an toàn, đột nhiên ngẩng phắt đầu len, trong 
màn mưa mông lung, chỉ nghe anh ta gào toáng lên: "Trời đất ơi, nhìn kìa! Chúng ta sắp bị cuốn 
đén chỗ đó rồi, bên ấy toàn là kiến lửa thôi! " 


Trời đất mù mịt trong mưa, phía sau là dòng nước lũ đỏ ngầu gầm thét cuốn phăng đi mọi thứ; 
đằng trước là binh đoàn kiến lửa đỏ rực, ùn ùn kéo đến nghiền nát mọi thứ trên đường nó ởi 
qua. Chiếc bè gỗ nhỏ điên đảo bập bênh trong cơn sóng dữ, bị hất lên phía trước, bốn người 
trên bè được dịp tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai quân đoàn đỏ rực ấy giao chiến. 
Trước sức mạnh huỷ trời diệt đất của đại tự nhiên, đoàn quân kiến lửa không còn khí thế nuốt 
trọn cả núi sông như trước nữa, chừng như không chịu nổi dù chỉ một đòn, cả đàn kiến khổng lỗ 
tựa một tấm vải lụa, bị xé toang ra một cách dễ dàng. Chỉ thấy nước lũ tràn tới, hàng triệu con 
kiến lửa liền chìm ngập mà chết, bọn chúng xưa nay vốn thường dựa vào ưu thế về số lượng mà 
giành lấu phần thắng, giờ đâu gặp phải cơn hồng thuỷ như rồng thần thấu đầu mà chẳng thấy 
đuôi này, dù có tập hợp tất cả lại thì cũng chẳng khác gì một mảnh giẻ rách giữa dòng nước 
mênh mang cuồn cuộn, quả thực là chẳng đáng tới làm gì. 


Trang 382/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bốn người trên bè gỗ bám chặt vào dây thừng, sinh mạng cùng chiếc bè chấp chới đảo lộn trên 
không và dưới nước, trong tình cảnh đó, bọn họ vẫn bị cảnh tượng đồ sát kinh thiên động địa ấu 
làm cho kinh hoàng. Đoàn quân kiến lửa phải tình bằng đơn vị triệu con bị hồng hoang đớp lấy 
từng miếng, từng miếng một, mỗi miếng là có vài triệu con kiến đi đời, một mảnh đất bị cơn lũ 
nhấn chìm, là lại có thêm mấy triệu con kiến lửa biến mất; trong khoảnh khắc, lũ kiến chết gần 
hết, thâu trôi chắn dòng, phóng mắt nhìn ra xa, trên mặt nước phủ kín xác kiến, tựa như bên 
trên tầng nước lũ đỏ quạch lại phủ thêm một tấm thảm màu đỏ cam nữa vậy. Kế đó, một tình 
huống cả bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều không ngờ tới đã xảy ra, lũ kiến trôi nổi dập 
dênh trên mặt nước không chết hết, mà còn giẫm đạp lên xác đồng loại hòng tìm một chốn trú 
chân an toàn qua cơn lũ, mà chiếc bè gỗ của họ, chắc chắn là một nơi tuyệt vời, không chỉ là 
kiến, mà tất cả các sinh vật đang bị nước lũ bao vây, đều dòm ngó chiếc bè cứu mạng này của 
bọn gã. 


Bốn bên mép bè gỗ đã thấy vô số kiến lửa bám vào, lũ quái vật nhỏ giơ đôi ngàm to tướng lên, 
khiến người ta nổi da gà. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba trông thấy kiến 
lửa châu Mỹ ở cự lụ gần thế này, chỉ thấy lũ kiên dài không quá một centimet, to cũng không to 
quá ba centimet, vùng bụng tuyển một màu vàng cam, phần đầu lại vàng vàng như màu pho 
mát, xương sọ tiến hoà thành một lớp vỏ dạng keo trong suốt, có thể trông thấy rõ ràng não 
tương màu vàng trắng đang chuyển động không ngừng bên trong lớp vỏ ấy: thứ thực khiến 
người ta ghê người chính là cái miệng của lũ kiến thợ, đôi ngàm mọc trên miệng trông như hai 
cái sừng trâu, khi kẹp khi mở tựa một chiếc kìm bự, trong miệng mọc đầy gai nhọn như răng 
cưa, bên trên cái ngàm đen kia còn có cả chất độc, theo như Sean nói, một con chuột chỉ cần bị 
ba bốn con kiến lửa nàu cắn phải là sẽ tê liệt không cử động gì nổi nữa. 


Trong một thoáng lũ kiến đã ùn ùn kéo lên đầy rìa bè gỗ, từng cặp ngàm to tướng hết mở ra lại 
khép vào, mấy con kiến nhỏ bé như vậy, không ngờ lại khiến bốn gã đàn ông khoẻ như voi như 
hổ kia sợ không khác nào gặp ma quủ, có điều chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn chúng có thể khiến 
lũ báo đen đứng hàng thứ ba trong chuỗi thức ăn trên đại lục châu Mỹ này cuống cuồng bỏ chạu 
thì cũng không gì kỳ lạ nữa rồi. Ba con rái cá quày quả bơi tới, một con nhìm cũng đang tiến lại 
gần bè gỗ, ngoài ra còn có rất nhiều loài động vật không thể gọi tên, con ba trên trời, con chạy 
dưới đất, con bơi trong nước, ô ạt tranh nhau nhao tới chỗ cái bè, vừa mới rồi bọn chúng còn bị 
đại quân kiến lửa đuổi cho chạy toé khói, lúc này lại liều cả tính mạng tranh giành chỗ đứng với 
bọn kiến lửa. Vĩnh viễn chỉ cúi đầu trước lực lượng mạnh nhất, đây chính là quy luật thiên cổ bất 
biến của tự nhiên vĩ đại, một con lợn rừng gặp phải một con báo châu Mỹ, khẳng định mười 
phần là sẽ trở thành bữa ăn ngon miệng của con báo; nhưng đối diện với đại quân kiến lửa, bọn 
chúng cũng chỉ còn cách kết bạn cùng chạy trốn; cùng một đạo lý ấy, khi nước lũ ập tới, đại 
quân kiến lửa bị đánh cho tan tác, những sinh vật còn lại đều coi cơn lũ của thiên nhiên là loài 
mãnh thú hung ác nhất, bọn chúng là lũ kiến đều là kẻ chạy nạn, vậy thì chung một con thuyền 
cũng chẳng có gì là lạ cả. Đen đủi nhất là mấu kẻ đã tạo ra chiếc bè này, bọn họ dùng nó chỉ với 
mục đích thoát khỏi nơi đây, chứ không ai nghĩ đến chuyện giúp "thú” làm vui cả, mắt thấy chiếc 
bè của mình sắp trở thành gian triển lãm sinh vật châu Mỹ và có thể chìm bất cứ lúc nào, bốn 
người đều giở hết mọi chiêu thức, tìm đủ trăm phương ngàn kế ngăn cản lũ động vật lên bè. 


Trương Lập đá văng một con rái cá xuống nước, rồi ra sức gạt mấy con kiến dính vào sau cú đá 
ấu đi; vì sợ đôi ngàm độc, nên Nhạc Dương không dám trực tiếp dung tau gạt, mà chỉ khum tau 
làm gáo, không ngừng đổ nước lên mình lũ kiến đang bò nhung nhúc lên bè; Sean và Trác Mộc 
Cường Ba thì chơi cả tay lẫn chân, nhất loạt đấu hết lũ động vật đang có ý đồ leo lên bè xuống 


Trang 383/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước. Bốn người đội mưa, vừa đuổi đoàn quân động vật đang kết bè kết đội trốn chạy cơn tai 
kiếp, mặt khác lại phải bám chặt vào sợi dây bảo hiểm trên bè để khỏi tuột tay rơi xuống nước, 
tình hình thảm hại xưa nau chưa từng thấy bao giờ. Trương Lập lại đá văng một con vật không 
biết tên, đầu lợn chân móng guốc bề ngoài trông như con chuột túi xuống nước, lớn tiếng hét 
lên: "Đừng trèo lên nữa! Đừng trèo lên nữa! Đây có phải thuyền Noah đâu chứ! " 


Bỗng nhiên, chiếc bè bắt đầu long ra, một câu gỗ tròn trượt đi, bốn người lấy làm kinh hãi, trải 
qua cơn mưa kéo dài lâu như vậy, lẽ nào dây buộc đã tới cực hạn, không thể chịu đựng được hơn 
nữa rồi? Nhìn kỹ lại mới hiểu, thì ra bọn kiến lửa đã phát huụ phẩm chất bản năng của chúng, 
bọn chúng xơi sạch tất cả những vật hữu cơ có thể ăn được, đó là bản năng trời sinh của chúng, 
căn bản không cần biết tình huống xung quanh thế nào, bọn chúng cứ bám vào cái bè, mặc xác 
là dâu buộc hay khúc gỗ, chúng cứ thế mà ngoác miệng ra nghiền nát. Tiếp đó, khi một thân 
câu to tướng bị nước cuốn trôi đập thẳng tới, Sean kêu lên một tiếng: "Không xong rồi! Mau tản 
ral " đồng thời cả bốn mỗi người ôm chặt một khúc gỗ tròn, chớp mắt đã bị cuốn đi cách nhau 
một đoạn khá xa. 


Trác Mộc Cường Ba vốn định đưa tay ra chống đỡ để bè gỗ khỏi bị thân câu đổ vào, chẳng ngờ 
chỉ là châu chấu đá xe, thân cây khổng lô ấy cứ lặng lẽ đổ vật ra, nhấn chìm gã xuống mười mấu 
mét nước. Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới thoát khỏi xoáy nước, lúc trồi đầu lên lại bị 
một thân câu đường kính đúng bằng chiều cao một người nằm ngang đập cho một phát nổ đom 
đóm mắt, không còn nhận nổi phương hướng nữa, trong mông lung chỉ nghe tiếng gọi gấp gấp, 
không rõ là của Nhạc Dương hay Trương Lập: "Cường Ba thiếu gia" sau đó thì ngoài tiếng nước 
"ùng ục"”, gã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. 


Ai ở phía trước? Chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, Đường Mẫn đang cười tươi như 
hoa đứng trước mặt gã, Trác Mộc Cường Ba cuống cuồng chạy tới ôm cô vào lòng, mừng rỡ 
thốt lên: "Em không sao thì tốt ròi, Mẫn Mẫn, em không biết anh lo cho em tới nhường nào 
đâu." Chợt thấu có mùi hương không đúng, cô gái trong lòng gã ngước đầu lên, đó đâu phải 
Đường Mẫn, sao lại là Babatou chứ, Trác Mộc Cường Ba vội lùi lại một bước, ngượng ngùng nói: 
"Xin lỗi, cô Babatou, tôi cứ ngỡ, ừm, tôi cứ ngỡ" Chỉ thấy Babatou nhíu đôi hàng lông mày lại, 
ánh mắt toát lên khí thế mạnh mẽ ghê người, đâu phải Babatou, đó rõ ràng chính là Lữ Cánh 
Nam, Trác Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên: "Giáo quan! Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây? Ừm, 
phải rồi, chẳng lẽ cô đã cứu tôi à? " 


Chỉ nghe Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi: “Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc anh đang làm gì vậu? Anh 
quên lú do tại sao mình có mặt ở đây rồi hả? Anh đã quên tại sao mình phải rèn luyện gian khổ 
như vậy rồi hay sao? Nếu anh không dốc hết toàn lực, sợ rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ tìm 
thấy nó đâu." Chợt thấy cách đó không xa xuất hiện một cái bóng màu tím ánh vàng đứng sừng 
sững trước gió, uy phong lẫm liệt, khí thế vương giả oai hùng toát lên trong từng cử động nhỏ 
nhặt nhất. Trác Mộc Cường Ba bồi hồi kích động, dường như Lữ Cánh Nam còn nói gì đó, 
nhưng gã đều chẳng nghe lọt vào tai, chỉ gào lên: "Tử, Tử Kỳ Lân! Đó là Tử Kỳ Lân! " Gã vội 
tung chăn đuổi theo, con Tử Kù Lân kia cũng bắt đầu bỏ chạy, dù cho Trác Mộc Cường Ba có 
gắng sức tới đâu, thuỷ chung cũng chỉ có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ mờ nhạt của con 
thần thú. Gã chạy từ thành phố tới vùng đồng ruộng, rồi lại từ đồng ruộng chạy ra hoang mạc, 
từ hoang mạc chạy lên núi tuyết, cuối cùng lại chạy từ trên núi tuyết xuống thành phố, nhưng 
khoảng cách giữa gã và Tử Kò Lân thì mỗi lúc một xa. Đường phố không ngừng lùi dần vế phía 
sau, cơ hồ như con đường ấu mãi mãi cũng không có điểm dừng, Trác Mộc Cường Ba dốc hết 


Trang 384/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sức lực toàn thân cũng chỉ thấy được Tử Kỳ Lân biến mất trong không khí, không để lại bất cứ 
dấu vết nào. Trác Mộc Cường Ba chán nản gục xuống, má áp vào mặt đất lạnh lẽo, trong lòng 
thảm nhủ: "Lẽ nào, lẽ nào ta thật sự không thể tìm thấu nó? Đúng là không có cơ hội sao? " Gã 
đau khổ nhắm nghiền mắt lại, đúng lúc này, gã cảm nhận được một cách rất rõ ràng, có con vật 
nào đó đang thè chiếc lưỡi ấm áp của mình liếm lên mặt gã, là chó, nó trở lại rồi, nhất định là 
Tử Kỳ Lân trở lại rồi! 


Trác Mộc Cường Ba mở bừng mắt, nhưng gã chỉ thấu rễ của một câu cổ thụ cao chọc trời, bên 
cạnh là bụi cỏ rậm rạp, dưới đất mấy con côn trùng giáp xác nhỏ xíu, trong rừng văng vắng tiếng 
chim hót vui tai, nhắc nhở gã biết nơi đâu vẫn là khu rừng nằm sâu bên trong rừng nguyên sinh 
Nam Mỹ. Mặt Trác Mộc Cường Ba áp xuống đất, thấy lạnh lẽo ẩm ướt, cơn lũ dường như đã đi 
qua, nhưng mưa vẫn chưa tạnh, những giọt mưa buốt giá không ngừng chảy xuống cổ gã. 
Ngoảnh đầu lại, thấy Sean đang ngồi xổm bên cạnh, xem ra chính là anh ta đã đánh thức gã 
dậy. Phía chân trời đã hừng sáng, cuồng phong bạo vũ đã biến thành cơn bụi phùn lất phất, tựa 
như dương liễu ở Giang Nam phất phơ trong gió nhẹ, có điều bây giờ chỉ cần nhìn thấy mưa là 
Trác Mộc Cường Ba đã ghét cay ghét đắng rồi. Gã điềm đạm hỏi: "Chúng ta đang ở đâu? 
Trương Lập, Nhạc Dương đâu rồi? " Lời thốt ra khỏi miệng, gã mới nhận ra sau một hồi gào 
thét trong cơn bão, giọng mình đã khản hắn đi. 


Sean đáp: "Không biết, chúng ta bị nước cuốn đi mỗi người một hướng, cũng mayw là ba lô của 
anh mắc vào một khúc cây nên mới không bị chìm xuống đấy, tôi ở gần anh nhất, nên đã tóm 
lấy khúc cây đó, chúng ta đã trôi dạt chừng ba tiếng đồng hồ rồi." Giọng anh ta cũng khản đặc 
như cái trống thủng. 


Trác Mộc Cường Ba thấu toàn thân mệt mỏi cực độ, muốn nhấc tay lên mà cũng chẳng lấy đâu 
ra sức; trong trận mưa gió vừa rồi gã đã nôn sạch mọi thứ trong bụng, lại phải bám chặt vào sợi 
dâu an toàn, nên thể lức sớm đã cạn kiệt từ lâu. Sean nói: "Anh biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi 
không? Hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi đấy." Anh ta giúp Trác Mộc Cường Ba lật người dậy, bản 
thân cũng thở hồng hộc như phải kéo ba con bò cứng đầu đi ngược chiều vậu. 


Trác Mộc Cường Ba trông thấy đôi mắt đỏ húp của Sean, liền hỏi: "Một ngày một đêm! Vậy 
anh” 


Sean gượng cười nói: "Tôi cũng muốn ngủ lắm, nhưng không còn cách nào khác, khu rừng nàu 
còn lớn và rậm rạp hơn khu rừng chúng ta vừa đi qua, tôi đoán tở lệ ánh sáng chiếu xuống mặt 
đất chưa đến một phần trăm, bên trong không biết là có bao nhiêu dã thú sinh sống nữa. Trong 
một ngày, đã có mười mấy con ngấp nghé rình mò chúng ta rồi, chỉ cần tôi nằm xuống, đảm 
bảo không ai sống nổi đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn mái tóc rối bù của Sean, mặt mũi bẩn thỉu nhếch nhác, mấy ngày nay 
đã có thêm vô số nếp nhăn, hình dung tiều tuy, hai mắt kèm nhèm, trông hệt như một tên hành 
khất ngoại quốc chuyên đi nhặt ve chai, trong lòng không khỏi thầm áy náy, đành chậm chạp 
nói: "Anh cứu tôi một mạng, tôi” 

Sean lắc đầu xua tay đáp: "Anh cứu tôi trước, giờ tôi lại cứu anh, nói không chừng đến lúc nào 
đó anh lại phải cứu tôi nữa thì sao. Trong rừng này, một người căn bản không thể sống được, 
chúng ta chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau để sống mà thôi. Vì thế, những câu ai cứu ai đó, anh 
đừng nói làm gì nữa. Nếu giờ anh đã thấy khoẻ hơn rồi, vậy để tôi nghỉ ngơi một lát đi, nếu anh 


Trang 385/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mà không tỉnh lại nữa, chắc tôi cũng chết chịu nổi thật đó." Nói đoạn, Sean nằm lăn ngay ra đất, 
hai mắt nhắm lại là không định mở ra nữa, miệng lầm bẩm: "Đồ trong ba lô của anh tôi ăn hết 
rồi, vỏ của cái câu bên trái hình như nhai được, tôi đã thử rồi, nhân lúc anh vẫn còn nhai được" 
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề đều đặn. 


Nhìn Sean chìm vào giấc ngủ, Trác Mộc Cường Ba vặn người hoạt động gân cốt đã mỏi nhừ, 
miễn cưỡng cũng bò dậy được, gã bó gối ngồi trên nên đất ẩm tháp bên cạnh Sean canh gác, 
nhìn ba lô hành lý bị ném bung ném bãi, thật không biết nói gì với anh chàng tóc trắng này nữa. 
Anh ta và bọn gã đã cùng trải qua bốn năm ngày gian khổ nhất, đồng thời còn cứu mạng mình, 
không ngủ không nghỉ canh gác cho mình cả một ngày đêm; nhưng anh ta lại lật tung cả ba lô 
hành lý của gã ra, còn ăn sạch cả đồ ăn nữa chứ, có lẽ Sean và các quý ông người Anh mà gã 
biết không giống nhau cho lắm thì phải. Trời đã sáng bảnh, nhưng xung quanh vẫn âm u đáng 
sợ lạ thường, Trác Mộc Cường Ba chỉ quanh quần bên cạnh Sean canh gác, lại nhớ tới bọn 
Trương Lập, Nhạc Dương, trong cơn đại hồng thuỷ đó, không biết bọn họ có được bình an hay 
không nữa. Còn Ba Tang thì gã lại chẳng hẻ lo lắng chút nào, bởi Ba Tang là loại người trời sinh 
ra đã thích ứng với cuộc sống trong rừng nguyên sinh này rồi, anh ta chính là một con mãnh 
thú, là một phần của rừng nguyên sinh; còn Trương Lập với Nhạc Dương thì không được như 
vậy, dù cả hai đều xuất thân quân nhân, nhưng hai anh chàng này cũng như gã, có khi còn 
không bằng được gã nữa, gần như là hoàn toàn không có năng lực độc lập sinh tổn nơi hoang 
dã. Mặc dù đều được huấn luyện như nhau, nhưng khi đối diện với các loài động thực vật lạ mặt, 
lại còn cả môi trường biến ảo không lường, bọn họ thường lộ ra vẻ hoang mang cố hữu, cần một 
người phát hiệu lệnh, một người có thể chỉ dẫn phương hướng hành động. Sau đó, gã lại nghĩ 
đến nhóm người của giáo sư Phương Tân, nhóm của ông xuất phát sớm hơn bọn gã, nhưng rất 
khó xác định họ đã ra khỏi rừng trước khi mưa bão giáng xuống hay không nữa, mong rằng họ 
có thể đến được Saint Marv bình an. Nhất thời tâm tư cuồn cuộn trào dâng, bao nhiêu ý nghĩ ào 
ạt kéo về, Trác Mộc Cường Ba lúc thì nghĩ về giấc mộng k lạ lúc nãy, lúc thì nghĩ tới lần khảo 
hạch thất bại này, chuyến đi Bạc Ba La thần miếu sẽ lại bị kéo dài, không biết còn phải huấn 
luyện thêm hạng mục gì nữa đâu 


Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc, chỉ thấy cơn đói quằn quại giàu vò trong bụng, 
đưa mắt nhìn cái cây Sean vừa nhắc tới, quyết định thử nhai một miếng vỏ xem sao. Cây nàu 
cao chừng hai chục mét, nhưng thân cây chỉ bằng một người ôm, từ gốc cây lên đến ngọn câu 
không có cành nhánh nào, nhìn từ xa, trông thật giống một cái ô khổng lồ. Vỏ cây nhìn có vẻ 
bám rất chặt, biểu bì màu xám pha xanh lục, có hoa văn vòng vèo, nhìn thế nào cũng giống một 
cây dừa, nhưng lá lại như cái lông chim, nhìn từ dưới đất lên, một cái lá ít nhất cũng phải dài đến 
bốn năm mét. 


Trác Mộc Cường Ba nghiêng nghiêng đầu, đổi tư thế mấy lần, nhưng thân cây này chỉ bằng một 
người ôm, mặc cho gã đổi bao nhiêu tư thế thì cũng vẫn thế - mãi cũng không tìm ra chỗ nào 
ghé miệng. Trác Mộc Cường Ba định tước một mảnh vỏ cây xuống, nhưng gã không biết con 
dao đã văng đi đâu mất, trong ba lô, ngoài lều bạt ra, các thứ khác cũng thất lạc gần hết, quả 
thực là không tìm ra thứ gì có thể dùng đỡ. Trác Mộc Cường Ba tức đến bủn rủn cả người, tung 
chân đạp mạnh vào thân câu, không ngờ cú đá đó lại làm thân cây kêu lạo xạo tróc cả vỏ ra, hệt 
như một bức tường đá vôi bị ngâm nước. Trác Mộc Cường Ba thử lấy móng tay bóc vỏ cây, quả 
nhiên, thân câu nhìn có vẻ cứng rắn, thực chất lại vừa mềm vừa xốp, chỉ hơi dùng sức, vỏ cây đã 
tróc ra lả tả. Cho một miếng vào miệng nếm thử, thấu không đắng, cũng không ngọt, không có 
mùi gì lạ, cảm giác hơi khô trên lưỡi, ăn vào miệng. Trác Mộc Cường Ba nhận thấy hơi giống ăn 


Trang 386/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vỏ bánh mì, gã thầm nhủ, lẽ nào đây chính là câu bánh mù người ta vẫn nói? Lúc huấn luyện gã 
từng nghe nói, có một loại câu chứa rất nhiều tinh bột, người địa phương lấy loại cây này làm 
thức ăn, gọi là câu bánh mì. Ăn được vài miếng, Trác Mộc Cường Ba thấy miệng khô lưỡi rát, 
vậy là gã liền bóc một ít vỏ cây đem ra bờ sông, dùng dụng cụ múc nước, đặt sang một bên cho 
lắng xuống, rồi lọc lấu nước sạch đun sôi lên, trộn với vỏ cây thàng dạng sên sệt, lần này ăn thì 
trong miệng thấy ngòn ngọt, đúng là không khác gì ăn cháo là mấy. Trác Mộc Cường Ba ăn hơn 
nửa cân vỏ cây mới thấu đỡ đói. Mưa đã nhỏ dân, xem ra sắp tạnh đến nơi, Trác Mộc Cường Ba 
đứng dưới gốc cây đã không thấy mưa rơi xuống người nữa, chỉ có dòng sông cuồn cuộn đục 
ngầu kia vẫn nhắc nhở gã rằng còn có một nơi nào đó đã từ rừng rậm biến thành một vùng nước 
mênh mang tồi. 


Trác Mộc Cường Ba đi xung quanh chỗ Sean nằm, anh ta đã chọn được một chỗ rất tốt. Trên 
mặt đất không có cỏ dại hay nấm mốc, xung quanh mười bước không có cây cối bụi cỏ, gần như 
là một binh đài thiên nhiên, nhưng mà cũng không rõ là Sean chọn hay bọn họ bị nước lũ cuốn 
đến đây nữa. Ngoài ra còn một điểm nữa rất kỳ lạ, trong những khu rừng bọn họ đã đi qua, hầu 
như đều rất ít đá, còn ở đây thì đâu đâu cũng thấy đá vụn, đi vài bước là đá phải một hòn đá to 
như nắm đấm, xem ra chỗ này không những cao hơn các chỗ khác, cả kết cấu địa chất cũng 
không giống với những khu rừng kia chút nào. Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, khoảnh 
rừng phía trước đột nhiên vang lên tiếng "soạt soạt”, một con vật lớn Trác Mộc Cường Ba chưa 
từng thấy bao giờ bỗng lao vù ral 


Trang 387/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 43 - Chúng Ta Bị Bộc Lạc Ão Thịt 
Ñgười Bát Rồi 


Trước mặt năm tên du kích, một nhân vật trông như tế sư mặc áo choàng đen, đội mũ lông 
chim, trang sức rực rỡ, mặt vẽ đủ thứ màu sắc, tay cầm con dao lóc xương nhọn hoắt, miệng 
lắm bẩm niệm chú gì đó. Sau lưng tế sư có một chiếc bàn gỗ, đại khái lớn hơn bàn làm việc một 
chút, nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn, bên cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lưỡng đứng ngạo 
nghễ, tau chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực chiếu hắt lên làn da màu đồng cổ và cơ thịt rắn chắc 
của họ. 


Thạch trận 


Con thú khổng lô ấy hình dáng giống lợn, nhưng lại không có mõm nhọn răng nanh như lợn 
rừng, hình thể to lớn, bốn chân như bốn cái trụ, đứng sừng sững ở đó trông như con bò, mà 
không, có khi còn lớn hơn bò nữa, chiều cao e rằng phải đến một mét bảy, gần như ngang với 
Trác Mộc Cường Ba. Mặc dù đã khôi phục ít nhiều thể lực, nhưng đối mặt với con quái nặng cả 
tấn nàu, Trác Mộc Cường Ba vẫn không khỏi cảm giác lực bất tòng tâm, một người một thú bốn 
mắt nhìn nhau, hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét. Một lúc lâu sau, 
Trác Mộc Cường Ba cảm thấy trong cặp mắt trâu kia cũng toát lên vẻ kinh hoảng giống như gã, 
nhìn bề ngoài, con vật này trông to lớn, nhưng trong miệng nó không có nanh sắc mà chỉ có 
răng hàm to tướng, chắc hẳn là một loại động vật ăn cỏ chứ không sai. 


Thấy con vật không có ý đồ tấn công, Trác Mộc Cường Ba cũng táo gan dần lên, gã thử bước 
tới trước, miệng gầm gừ phát ra những âm thanh uy hiếp của dã thú, thân hình khổng lồ kia quả 
nhiên không chịu nổi khí thế ấy, không ngừng giật lùi về sau. Trác Mộc Cường Ba cũng không 
dám ép thái quá, nhỡ chẳng may con quái nàu mà nổi cơn điêm, chỉ cần húc khẽ một cái, chắc 
chắn gã sẽ bẹp gí dưới đất, tiếp sau đó dù không bị giãm nát thành cháo thịt, thì cũng khó mà 
tránh khỏi gãy mấy khúc xương, đây là điều chắc chắn. Con vật khổng lô kia cũng không phải 
thứ ngu xuẩn, sau mấy lần ướm thử, nhận ra khả năng tấn công của Trác Mộc Cường Ba còn 
thấp hơn nó tưởng lần, liền gấp nhiều lần liền ngó qua nhìn lại, đột nhiên chạy vòng qua trước 
mặt gã. Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh hãi, Sean vẫn còn đang nằm ngủ đằng kia, nếu bị con 
quái nàu giẫm cho một giẫm, vậu chẳng phải là sẽ toi đời ha saol 


Con quái thú lợn chẳng ra lợn trâu không ra trâu ấy nhìn bề ngoài thì béo mũm mĩm, song động 
tác lại nhanh nhẹn lạ thường, chỉ thoắt cái nó đã luồn ra khoảnh đất trống chỗ Sean đang nằm 
ngủ, rồi nằm ngửa ra lăn lộn như lên cơn động cỡn. Trác Mộc Cường Ba nhìn mà giật mình 
thon thót, đã mấy lần thân thể đại tướng ấy suút chút nữa là đè lên người Sean rồi. Gã không 
ngừng huứt sáo, hai tau vung lên giả bộ muốn đánh hoặc vung vấu khúc câu, nhưng con vật to 
đầu kia cứ như thể đã chắc chắn Trác Mộc Cường Ba không làm gì được nó vậy, cứ hờ hững 
như không mặc sức lăn qua lăn lại, không ngừng dầm mình xuống đống đất bùn. Thấy nó có vẻ 
cũng không định lăn lên người Sean, khúc cây trong tay Trác Mộc Cường Ba lại buông xuống, 
rồi gã bỗng chợt hiểu ra, chẳng trách khoảnh đất này lại không có gốc câu ngọn cỏ nào, thì ra là 
bị con quái vật này lăn lộn gây ra, xem ra đây chính là bãi tắm bùn của nó rồi. 


Trang 388/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Con trâu lợn đó lăn chừng mười phút rồi mới uể oải đứng dậy, đủng đà đủnh đỉnh lắc lư thân 
hình béo ú của nó. Trác Mộc Cường Ba biết, trên mình các động vật cỡ lớn như con này, trong 
các nếp nhăn trên da có rất nhiều côn trùng ký sinh, bọn chúng thường dùng cách tắm bùn hoặc 
tắm cát để giết chết hoặc đuổi lũ kú sinh trùng này đi, nếu không thì phải nhờ tới các sinh vật 
khác giúp đỡ. Có điều con quái vật kỳ hình dị tướng này thì đừng nói là nhìn thấy, cả nghe gã 
cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ, không hiểu là lai lịch của nó thế nào. 


Bảo vệ Sean, Trác Mộc Cường Ba không dám đi xa, chỉ hoạt động trong phạm vi có thể trông 
thấy được anh ta, đặc biệt là ban đêm, để để phòng bọn dã thú tấn công, gã đốt liền bảy đống 
lửa, vây mình và Sean lại vào giữa. Anh chàng Sean nàu ngủ một giấc cũng thật dài, kéo suốt cả 
một ngày một đêm. Đến tận trưa hôm sau, anh ta mới tỉnh ngủ. Bốn bề hoang vắng không dấu 
chân người, đồ ăn được lại chỉ có một cái câu không biết tên gì, hai người bàn tính một hồi, cảm 
thấy cứ ở mãi đây cũng không phải là cách, lại còn không biết bọn Trương Lập giờ đang ở chỗ 
nào, cuối cùng quyết định tiếp tục mạo hiểm ởi sâu vào rừng thử xem có thể tìm được mấu 
người bọn Trương Lập hay không, hoặc giả tìm được một con đường thông đến đô thị hiện đại, 
tóm lại là cứ phải thử vận may một phen còn tốt hơn là chết ở nơi rừng sâu hoang vắng không ai 
hay biết nàu. 


Chỉ là dòng sông cuốn họ tới chỗ này cũng hết sức cổ quái, theo như Sean nói, nhìn từ xa thấu 
con sông này chảy theo đường cong, hơn nữa lại còn có rất nhiều chỗ ngoặt, nếu tiếp tục đi dọc 
theo bờ sông, chỉ sợ phải đi thêm quãng đường vòng dài gấp đôi, vậu là hai người liền chuẩn bị 
đủ nước, rời khỏi bờ sông, bắt đầu đi dọc một con đường thẳng xuyên qua rừng. Mặc dù không 
có thiết bị nhận biết phương hướng, nhưng với tri thức phong phú về mặt sinh tồn trong rừng 
của mình, Sean cũng có thể dựa vào một số loài thực vật và vị trí của mặt trời mà phán đoán ra 
phương hướng. 


Hai người bắt đầu tiến bước, bọn họ bây giờ đã hiểu rõ làm sao tránh khỏi một số loài có độc và 
mãnh thú thường gặp, có điều nếu lại gặp phải bọn sinh vật không biết tên gọi là gì mà Trác 
Mộc Cường Ba gặp hôm trước thì tình hình cũng rất khó nói. Trác Mộc Cường Ba miêu tả lại 
con vật gã trông thấy cho Sean, nhưng anh ta ngẩn người ra một hồi lâu, nghĩ mãi cũng không 
nhớ ra đó là loài sinh vật gì, chỉ đành lắc đầu, nói có lẽ khi nào nhìn thấu thì mới biết được. Hai 
người cũng không biết mình đi được bao lâu, rừng sâu rậm rạp vô cùng, đâu đâu cũng thấu đủ 
các loài sinh vật kỳ quái, nhưng đi mãi cũng không thấy hụ vọng thể ra khỏi khu rừng này. Về 
sau, hai người lại phát hiện ra một dòng sông nhỏ, đi dọc theo bờ sông, trên đường Sean nhận 
ra mấy loài động vật có thể dùng làm thực phẩm, hai người liền hợp sức bắt lấu ăn cho qua bữa, 
rồi lại tiếp tục đi về hướng Đông, thoát cái, trời đã chạng vạng tối, cơn mưa khiến ngườinghĩ mà 
sợ kia cũng tạnh từ lâu. Lúc này, Sean đi phía trước, Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô đi phía sau, 
bỗng nhiên Sean ra sức gạt bụi cây rậm rạp chặn đường sang hai bên, mừng rỡ reo lên: "Có ánh 
sáng, có ánh sáng! " Nói đoạn, anh ta liền rảo chân bước nhanh mấy bước. 


Trác Mộc Cường Ba cũng cả mừng, trong khu rừng này, lúc nào cũng âm u tối tăm không thấy 
ánh sáng, nếu có ánh sáng, có lẽ là họ đã ra khỏi rừng, đến một nơi nào đấu khác cũng nên. 
Sean mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt, lách người tiến lên phía trước, vừa chen ra khỏi đượng 
bụi câu, anh ta liền kêu lên: "Trời ơi! Nhanh tới xem này! johnsonl Ông Johnson!l Tới xem 
chúng ta phát hiện ra gì nàu! Nhanh lên! " Tiếng Anh của anh ta không thể nào phát âm được 
tên của Trác Mộc Cường Ba, mà cứ thích gọi gã là jJohnson luôn. 


Trác Mộc Cường Ba cũng đến phía sau Sean, cũng hệt như khi hôm đó bọn họ phát hiện ra đại 


Trang 389/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bản doanh của quân du kích, cảnh tượng trước mắt khiến hai mắt gã sáng bừng lên. Giữa khu 
rừng có một khoảng đất trống do con người khai phá, mặt đất lát bằng những phiến đá khổng 
lồ, trong các khe hở giữa những phiến đá, cỏ dại mọc lên tua tủa, cũng có cả những cây nhỏ to 
bằng bắp tay người đầu lệch phiến đá, trôi hẳn lên mặt đất. Ở đầu kia con đường lát đá ấy là 
mấy tảng đá to tướng đứng sừng sững, nhìn xa trông rất giống với tượng người khổng lồ trên đảo 
Phục Sinh, tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị câu rừng cỏ dại che phủ mất mấu 
ngàn năm rồi. Trong rừng sâu khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu, bỗng nhiên trông 
thấu kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá tua tủa, cũng có cả những cây nhỏ to 
bằng bắp tay người đẩy lệch phiến đá, trôi hẳn lên mặt đất. Ở đầu kia con đường lát đá ấu là 
mấy tảng đá to tướng sừng sững, nhìn xa trông rất giống với tượng người khổng lồ trên đảo Phục 
Sinh, tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị cây rừng cỏ dại che phủ mất mấy ngàn 
năm rồi. Trong rừng sâu khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu, bỗng nhiên trông thấy 
kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá cỡ đại, công nghệ thô sơ nhưng lại toát lên 
vẻ huy hoàng trong quá khứ, Trác Mộc Cường Ba không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Sean thì 
sớm đã không kìm nén được tâm trạng kích động, anh ta quỳ một chân xuống đất, đưa tay vuốt 
nhẹ lên nên đá mát lạnh, lắm bẩm nói một mình: "Anh nhìn đi, đây là di tích, di tích của cổ nhân 
đấy. Chúng ở nơi này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chứng kiến lịch sử của cả 
một dân tộc. Những tảng đá lớn như thế này, họ mang ở đâu tới? Tại sao lại xây dựng ở đây? 
Thật không thể nào tin nổi, đúng là không thể nào tin nổi! " Sean nói, rồi lại rạp người quù 
xuống, thân hình khẽ run rấu, Trác Mộc Cường Ba không ta dám tin anh ta lại kích động đến độ 
như vậy. 


Phạm vi được lát đá phiến đại khái to bằng một sân bóng rổ, xung quanh có kiến trúc nào khác 
nữa mà chỉ có mấy tảng đá lớn dựng đứng sừng sững, thoạt nhìn có vẻ như mấy tảng đá ấy ghép 
lại thành đồ án gì đó, nhưng có một số tảng đã bị sụp đổ, thậm chí có dấu vết bị dã thú dịch 
chuuển, rất khó xác định được ban đầu chúng như thế nào nữa. Sean rờ tay lên một tảng đá lớn, 
rồi lại trèo lên một tảng khác, hay rạp người xuống đất quan sát khe hở giữa hai phiến đá, thật 
chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên tới khu vui chơi, đối với thứ gì cũng đều cảm thấu vô cùng 
mới lạ. 


Trác Mộc Cường Ba đi theo Sean tới trước tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đều cao tới bốn năm 
mét, tuuển một màu trắng, khắp xung quanh đều có hình chạm khắc mờ mờ, phong cách cổ 
xưa trang nhã, hình tượng kỳ lạ đặc biệt, trước giờ chưa từng thấy. Đặt chân lên nền đá trắng, 
ngắng đầu nhìn tảng đá khổng lồ trước mặt, bầu trời xanh ngắt xa xa, nơi chân mây thoáng ẩn 
hiện ráng hồng, một đàn vẹt châu Mỹ bay vụt qua, nhìn quang cảnh đó, Trác Mộc Cường Ba 
không khỏi dâng trào lên cảm xúc thê lương. Nhưng người sáng tạo ra chúng đã biến mất, chỉ 
còn lại những tảng đá này lặng lẽ kể lại lịch sử, trước năm tháng vĩnh hằng, lịch sử của một dân 
tộc chẳng khác gì ánh sao băng lóe lên rồi vụt tắt. Trác Mộc Cường Ba vòng qua sau lưng một 
tảng đá lớn, nhìn một tảng đá khổng lô đổ vật trên nên đất, bên trên khắc đầu người, hình tượng 
động vật và các loại hình vẽ cổ quái khác, đặc biệt là phần bên dưới, toàn bộ là những đồ án 
hình chữ nhật góc tròn. Bên trong cũng là những đầu người, động vật ở các tư thế khác nhau, 
nhưng những hình này lại đều chằn chặn, vừa giống hình vẽ lại vừa như chữ viết. Lúc này Sean 
đã trèo lên một cây to, ngước mắt nhìn ra xung quanh, sau rồi anh ta lại leo xuống, nói với 
giọng tiếc nuối: "Chỉ có mỗi chỗ này, những nơi khác không thấy gì cả, kỳ lạ thật, một khoảng 
đất nhỏ tẹo như thế này thì dùng làm gì được chứ nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba không giải thích thêm nữa, bởi vì gã không tiện giải thích, đây không chỉ là 


Trang 390/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiếng Trung, mà còn là loại văn tự lưu truyền ít nhất trên thế giới, tiếng Tạng cổi Hiện nay trong 
đội ngũ của bọn gã, người có thể thông thạo loại văn tự này chỉ có bốn người, bản thân gã, giáo 
sư Phương Tân, Ngải Lực Khắc và lạt ma Á La. Vừa nhìn hàng chữ này, Trác Mộc Cường Ba lập 
tức biết ngay đâu không phải của Ba Tang hay Trương Lập để lại, mà thuộc về nhóm của giáo 
sư Phương Tân, bọn họ cũng đã tới đây, hơn nữa theo nội dung của văn tự, bọn họ cũng bị lạc 
nhau mất rồi, thật đúng là tin tức chẳng lành. 


"Đi theo hướng này, thắng tiến hướng Tây." Tám chữ đơn giản biểu thị hụ vọng người đi sau sẽ 
tìm kiếm theo hướng này, chỉ là hàng chữ cuối cùng viết rất tháu, nét cuối cùng bị kéo ra vừa 
cong queo vừa dài thượt, xem ra bọn họ rất hoảng hốt, cả nhân số và số hiệu họ tên cũng 
không kịp để lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba thấp thỏm, nỗi lo trong 
lòng gã đã thành hiện thực, nhóm người của Đường Mẫn đang gặp nguy hiểm. 


"Sao vậy? Tin xấu hả? " Sean thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba không ổn bèn lên tiếng hỏi, gã 
liền giải thích cho anh ta biết lần này bọn họ chia làm hai nhóm xuất phát, tin tức này là do 
nhóm kia để lại. Thành viên của nhóm thứ hai cũng bị thất lạc, hơn nữa tin tức cũng không hoàn 
chỉnh, chạy đi hết sức hoảng loạn, dường như đã gặp phải tình huống bất ngờ gì đó. 


"Đi theo hướng này à? " Sean nghe xong, liền tiếp tục đi vào giữa hai trụ đá, thân thiết nói, 
"Không cần lo lắng, họ đã qua được mưa gió bão táp và cả cơn lũ quét, chứng tỏ rằng họ không 
hề kém chúng ta, gặp phải tình huống bất ngờ chắc cũng ứng phó được thôi. Họ đã qua đây, 
nếu quanh đây không có người nào khác tới nữa, vậy thì, chắc là có thể tìm được dấu vết khác. 
Ơ đây rồi! " 


Sean ngồi xổm xuống một phiến đá, trên lớp bùn đất có dấu chân hiện lên rõ ràng, Trác Mộc 
Cường Ba cũng sụp xuống xem. Sean chỉ vào dấu chân nói: "Bước chân rất lớn, rất hỗn loạn, 
đúng là họ gặp phải chuyện gì đó mà không thể không bỏ chạy. Những dấu chân này toàn bộ 
đều là ủng đi mưa, nhìn dấu vết thì là của hai hoặc ba người gì đó." 


Nghe Sean giải thích, Trác Mộc Cường Ba nhẹ cả người, Đường Mẫn không biết nhiều tiếng 
Tạng cổ lắm, vậu nên những chữ kia không thể là để lại cho cô được. Giờ nhìn dấu chân, có thể 
xác định quá nửa là Mẫn Mẫn đang ở cùng giáo sư Phương Tân hoặc những người khác, chỉ cần 
người bị thất lạc không phải là Mẫn Mẫn là gã đã yên tâm không ít rồi. Bởi trong nhóm của giáo 
sư Phương Tân, ngoài Mẫn Mẫn ra, những người còn lại đều là bậc lão luyện, điều này thì trong 
quá trình huấn luyện thường ngày Trác Mộc Cường Ba đã nhận thức được rồi. Loại ủng đi mưa 
này, vốn là trang bị để đi trong rừng nhiệt đới, có điều vừa tới Putumawo bọn gã đã bị người ta 
truy đuổi, nên cũng chắng kịp đổi giàu nữa. "Đợi chút đã, Johnson, anh xem cái này! " Sean lại 
chỉ vào chỗ cách vết ủng chừng dăm ba mét, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. 


Trác Mộc Cường Ba ởđi tới, chỉ thấy trên đất bùn cũng có dấu chân để lại, chỉ khác một điều là, 
những dấu chân này chính là dấu chân, dấu vết bàn chân trần của người nào đó. Quả tim Trác 
Mộc Cường Ba lập tức nhảy vọt lên đến cổ họng, trong rừng sâu, không đi giàu mà vẫn chạy 
như bay thì chỉ có dân cư của các bộ lạc sống trong rừng mà thôi, mà các bộ lạc bán văn minh 
như bộ lạc Kukuer, cũng đều sử dụng loại giàu đặc biệt bện từ vỏ cây và cỏ, bộ lạc đi chân trần, 
khẳng định là chẳng được văn minh cho lắm. Mà ở trong rừng Than Thở và cấm địa yên nghỉ 
nàu, bộ lạc đông nhất chỉ có một loại - bộ lạc ăn thịt người! 


Sắc mặt Trác Mộc Cường Ba xám xịt như tro, gã chưa bao giờ sợ hãi như vậy, dù gặp phải khó 


Trang 391/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khăn lớn hơn chăng nữa, gã cũng quuết không sợ hãi thế nàu. Gã không dám tưởng tượng, nếu 
giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn bị bộ lạc ăn thịt người đuổi giết, cảnh tượng ấy sẽ thế nào, nếu 
họ bị bắt, gã lại càng không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Cứ nghĩ đến cả một tổ chức vũ trang 
hung hãn như đám quân du kích cũng phải chọn cách lùng bắt bọn gã trong đêm để tránh chạm 
mặt với bộ lạc ăn thịt người, Trác Mộc Cường Ba không khỏi giật thót mình lo sợ, cả thế giới 
này đều biết, những bộ lạc ăn thịt người đó đáng sợ nhường nàol 


Trác Mộc Cường Ba tự nhắc nhở chính mình: "Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh! " Gã hỏi: 
"Anh nhận ra được có bao nhiêu người đi chân trần không? 


Sean vuốt mồ hôi lạnh trên trán, kiểm tra lại mấy lần rồi mới nói: "Không rõ, dấu chân hết sức 
hỗn loạn, nhiều nơi bị giẫãm lên không chỉ một lần, nhưng có một điểm tôi khẳng định 
đượcchính là có không ít người đâu! ” 


Trác Mộc Cường Ba không thể bình tĩnh nữa, gã lập tức chỉnh lại hành trang, nói: "Chúng ta, 
chúng ta phải đi tìm họ." 


Sean kéo chiếc áo rách của gã lại, thấp giọng can ngăn: "Anh điên rồi à, bộ lạc ăn thịt người 
đấy! NGười nào ở trong rừng này cũng đều biết, cách càng xa đám người ấy ra càng tốt, người 
khác nghe thấu cái tên nàu muốn trốn còn chẳng kịp, vậu mà anh còn muốn đi tìm chúng hả, tôi 
thấy chúng ta nên nhân lúc tối trời mà tấu thoát thì hơn." 


Trác Mộc Cường Ba nôn nao trong dạ, gã biết, Sean như thế là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, 
bản thân gã quả thực không có lý do ép anh ta làm bất cứ điều gì cả, nhưng nếu không có Sean, 
một mình gã thực sự không thể làm nổi, đích thực là nửa phần chắc chắn cũng không có. Muốn 
cứu người, không chỉ mình gã đi là được, mà còn cần có cả anh phối hợp nữa, Trác Mộc Cường 
Ba khẩn thiết nói: "Không được, chúng ta phải đi tìm họ, anh không biết, họ là chiến hữu của 
tôi, là bạn tôi, là người thân của tôi, là người một nhà với tôi! " Trong một câu mà Trác Mộc 
Cường Ba nâng quan hệ với các thành viên còn lại trong đội lên tới bốn lần, hụ vọng có thể 
thuyết phục được Sean. 


Sean chỉ lặng yên không nói, quỳ một chân dưới đất, lấu ngón tay gõ lướt trên phiến đá, có vẻ 
như đang rất trù trừ lưỡng lự. Trác Mộc Cường Ba thấy một tia hụ vọng xuất hiện, liền nói tiếp: 
"Anh chưa biết quan hệ giữa tôi và họ đâu, trong nhóm có vợ tôi, người thầy tôi yêu quú nhất, 
một người bạn vong niên và người đối với tôi như cha vậy, cho dù thế nào, dù khó khăn tới đâu, 
tôi cũng phải đi cứu họ. Tôi biết, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, nhưng thực lòng tôi rất hụ vọng, 
anh có thể giúp tôi thêm lần này nữa." 


"Vợ anh àI! " Sean kinh ngạc ngấng đầu, Trác Mộc Cường Ba gật đầu khẳng định một cách 
mạnh mẽ. Sean thấy vậy đành thở dài: "Ưm, được rồi, nhưng nhất định phải cẩn thận đấy, quan 
sát trước đã, tuyệt đối không được làm ẩu làm bừa." Trác Mộc Cường Ba mừng rõ thốt: "Đương 
nhiên! ” 


Hai người lần theo dấu chân, tới bên một con sông nhỏ thì mất dấu vết. Người trong cuộc lòng 
dạ rối bời, Trác Mộc Cường Ba lúc này đã cuống hết cả lên, lo lắng nói: Sao lại mất dấu rồi? 
Chẳng lẽ họ đã bị bắt? " 


Sean nói: "Đừng hoảng loạn, dựa vào phương hướng hiện thời, có thể thấy họ đi đúng hướng đã 
để lại trong lời nhắn, chúng ta cứ thuận theo hướng này mà đi tiếp, xem có phát hiện gì mới 


Trang 392/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không? " Nói đoạn, anh ta lại nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba, "Trời đã tối rồi đấy, anh cũng biết 
tiếp tục đi sẽ có hậu quả như thế nào chứ." "Tôi biết." Trác Mộc Cường Ba dứt khoát trả lời. 


Tiến lên trong bóng tối, khi sao đêm phủ kín bầu trời, Trác Mộc Cường Ba và Sean đã có thu 
hoạch, họ nghe thấy một thứ âm thanh kỳ dị từ đằng xa vang tới, đó làtiếng trống! 


Nghe như hiệu lệnh chiến đấu, âm thanh mộc mạc lưu truyền từ thời viễn cổ, trống, là nhạc khí 
được con người chế tạo sớm nhất, và cũng chỉ có trong một khu rừng như vậy, tiết tấu rõ ràng, 
âm chất dày đặc đó mới dung hợp được với tự nhiên một cách hoàn mỹ nhường ấy. Càng lúc 
càng gần, càng lúc càng gần, từ từ, từ từ, trong rừng thấp thoáng ánh sáng của ngọn lửa, Trác 
Mộc Cường Ba có cảm giác, tiếng trống đó dường như đang hòa cùng nhịp đập với tim gã, càng 
lúc càng rõ rệt, tim đập mỗi lúc một dữ dội. Gã giật thót mình, thì ra Sean vỗ vỗ lên vai, mượn 
ánh sao vếu ớt, Trác Mộc Cường Ba trông thấu gốc câu Sean chỉ, gật đầu hiểu ú, hai người lần 
lượt trèo lên một thân cây cao chừng ba chục mét, luồn qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, 
hướng về phía nguồn sáng. 


Sean lấy cái ống ngắm ra, nhìn một lát rồi đưa cho Trác Mộc Cường Ba, lúc đón lấu ống ngắm, 
gã phát hiện bàn tay đối phương đang khẽ run lên. Cảnh tượng hiện lên trong ống ngắm tựa 
trong ống kính máy quay, chính giữa là một căn nhà lớn dựng bằng cỏ tranh và cây gỗ, hai đầu 
cong lên như những con thuyền nhỏ thành Venice, trên ván gỗ vẽ một đôi mắt khổng lỏ đen 
trắng và rõ ràng, cửa sơn đỏ choét, nhìn như miệng con cá mập đang há rộng. Phía trước căn 
nhà lớn đó là một giàn giáo khổng lỗ dựng bằng gỗ, bốn phía xung quanh giàn giáo có các chảo 
tròn kê trên giá ba chân, bên trong không biết để nhiên liệu gì mà lửa cứ cháy phừng phừng. 
Dưới giàn giáo đầu người nhấp nhô, vô số thổ dân ăn mặc gần giống người Kukuer đứng bên 
dưới, già trẻ nam nữ đều có cả, nửa thân để traanfl trên xăm hình totem. Bọn họ có một điểm 
chung, đó chính là, người nào người nấy đều hai tau bưng một thứ đồ đựng, có bát, có gáo, có 
rổ, có rá. Còn phía trên giàn giáo, hai bên trái phải có bốn chiếc trống lớn, bốn người đàn ông 
lực lưỡng đang vung tay đánh trống, mô hôi rẩu xuống như mưa. Ở giữa là năm chiếc giá lớn, 
bên trên trói năm người đàn ông, nhìn kỹ lại thì Trác Mộc Cường Ba chẳng nhận ra ai cả, nhưng 
trông cách ăn mặc, có lẽ là thành viên của quân du kích. Trước mặt năm tên du kích, một nhân 
vật trông như tế sư mặc áo choàng đen, đội mũ lông chim, trang sức rực rỡ, mặt vẽ đủ thứ màu 
sắc, tau cẩm con dao lóc xương nhọn hoắt, miệng lầm bẩm niệm chú gì đó. Sau lưng tế sư có 
một chiếc bàn gỗ, đại khái lớn hơn bàn làm việc một chút, nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn; bên 
cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lưỡng đứng ngạo nghễ, tay chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực 
chiếu hắt lên làn da màu đồng cổ và cơ thịt rắn chắc của họ. Phía sau đám tên du kích, trên một 
cái bệ nhỏ cao hơn, còn một người ăn mặc rực rỡ hơn, trên đầu cắm lông chim lộng lẫu đủ màu, 
không biết là tộc trưởng haw đại tế sư nữa, phía trước y đặt một món đồ bằng gỗ trông giống cái 
đỉnh, có vẻ rất cổ phác. 


Nhìn bề ngoài, dường như họ đang cử hành đại lễ sinh sát, còn những người bưng đồ đựng bên 
dưới, chắc hẳn là ai cũng muốn chia phần chứ chẳng nghi. Khó trách Sean lại run rấu như thế, 
nhìn điệu bộ này là chẳng cần giải thích gì nhiều nữa, đây chính là bộ lạc ăn thịt người, trăm 
phần trăm là bộ lạc ăn thịt người rồi. 


Bộ dạng năm người bị trói đều hết sức ủ rũ chán nản, e rằng còn hơn cả sợ hãi, có người ngoác 
miệng mắng chửi, có người lại khóc rống lên, có kẻ rũ ra trên giá, hay run rấy không ngừng, 
cũng có tên thì cứ nghiến răng kèn kẹt. 


Trang 393/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tế sư lầm bẩm tụng niệm xong, liền lấy con dao sáng loáng kia giơ lên, đến trước mặt tên du 
kích điệu bộ hung hãn nhất, xem ra là sắp ra tay tới nơi. Trác Mộc Cường Ba hơi do dự, gã 
không biết mình có nên xem tiếp hay không nữa, nhưng gã biết, cảnh tượng tiếp sau đây rất có 
thể sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng của mình. Tính năng của ống nhòm này thật quá tốt, thậm 
chí gã còn nhìn rõ cả nụ cười điên dại trên gương mặt bôi trét đầu màu mè của tên tế sư kia nữa. 


Khi thấy tế sư vung mũi dao lên, chuẩn xác đâm vào tim tên du kích, cuối cùng gã cũng không 
kìm nén được mà buông ống ngắm xuống, ngoảnh mặt đi nơi khác. Gã nghe thấy cả tiếng lưỡi 
dao cắt vào da thịt, nghe thấy tiếng máu trong huyết quản trào ra "ổng ộc”, lại càng nghe rõ hơn 
tiếng thét gào thảm thiết như xé gan nát phổi kia. Kế đó hòa lẫn trong âm thanh lóc da lóc thịt 
đó, lại vang lên cả tiếng gầm gừ đầy khát vọng của đám người bên dưới. 


Trác Mộc Cường Ba không thể nghe thêm nữa, gã vẫu tay ra hiệu với Sean, tỏ ý mau mau rời 
khỏi đâu, ngàn vạn lần chớ để bọn người này phát hiện ra. Sean cũng đồng ý ngay, nhưng hai 
người ở trên cây quá lâu, lại không hề cử động, thậm chí cả thở mạnh một hơi cũng không dám, 
lúc nàu nhích động thân thể, lập tức cảm thấy chân tay tê rần. Trượt xuống được một nửa, Trác 
Mộc Cường Ba chạm phải một cây mâu, gã lại tưởng là rắn, trong lúc kinh hoàng để mất thăng 
bằng, Sean định chộp lấy kéo Trác Mộc Cường Ba lên, kết quả chính anh ta lại rơi bịch xuống, 
trong bụi câu lập tức vang lên tiếng cành gãy răng rắc, đám ăn thịt người liền có phản ứng trong 
khoảnh khắc. Trác Mộc Cường Ba trượt nhanh xuống, kéo Sean dậy rồi co giò chạy ngay, kết 
quả là chưa được hai bước, đã cảm thấy chân trái mắc vào dây leo, cơ hồ như có một sức mạnh 
rất lớn, muốn nhấc gã lên khỏi mặt đất, nhưng lại bị Sean ở bên cạnh giữ chặt lại, gã hiểu ra, 
mình đã giẫm phải bẫy của bộ lạc ăn thịt người kial 


Bộ lạc ăn thịt người (II) 


Trọng lượng của Sean và Trác Mộc Cường Ba cộng lại cũng phải hơn trăm cân, không ngờ vẫn 
không thể chống lại được sức kéo khổng lồ kia, sợi dây leo quấn chặt chân Trác Mộc Cường Ba, 
kéo luôn cả Sean lên không, trong lúc hoảng loạn Sean vội buông tay, làm Trác Mộc Cường Ba 
bắn vọt lên cao, treo ngược đầu trên cành cây. Trong rừng vang lên tiếng còi hiệu, vô số ngọn 
đuốc lao về phía này với tốc độ tên bắn, Trác Mộc Cường Ba biết lần nàu e là không còn hụ 
vọng nữa, liền tháo dây buộc ba lô, lớn tiếng hét: "Đi nhanh lên, mang cả ba lô nữa." Sean tuyệt 
vọng ngước mắt nhìn gã, thấp giọng nói: "Tôi sẽ trở lại cứu anh! ” 


Không ngờ, anh ta mới đi được hai bước, một gốc cây bỗng nhiên im lìm lặng lẽ vòng ra ôm 
chặt lấy, Sean bị một người đầu mặt gắn đầy cành lá lòa xòa bịt chặt lấu miệng, sau đó bị đánh 
cho ngất đi. Trác Mộc Cường Ba bị treo ngược bên trên, chỉ chớp mắt cái đã không thấy bóng 
Sean đâu, đang kinh ngạc trước tốc độ quá nhanh đó, thì đám đuốc kia đã tới trước mặt gã. 


Lần nàu Trác Mộc Cường Ba nhìn càng rõ hơn, đám ăn thịt người này trán cao mũi rộng; mắt 
sâu mày cao, nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng hơn người Kukuer, trên người dùng hai màu chủ 
đạo là trắng đỏ vẽ các đồ hình tượng trưng cho mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Một đám người 
vâu Trác Mộc Cường Ba vào giữa, những ngọn đuốc bập bùng giơ cao quá đầu, ánh lửa chiếu 
lên gương mặt họ, nhìn khắc khổ đầy những nếp nhăn, tựa hồ như một lão phù thủy già trong 
thế giới ma pháp vậu. 


Phát hiện một con mỗi lớn lọt bẫy, đám ăn thịt người tỏ ra vô cùng hưng phấn, vừa hát vừa 
nhảy. Bỗng nhiên, một tên bỗng đổ gục xuống, không kịp kêu tiếng nào, trên cổ y ghim 


Trang 394/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghiêng một mũi tên nhỏ, loại tên này thực ra trông khá giống một cây bông, Trác Mộc Cường 
Ba đã không lạ lẫm gì với nó nữa rồi. đâu là một mũi tên thổi. Trác Mộc Cường Ba lập tức cảm 
thấy có hụ vọng, người Kukuer, lẽ nào người Kukuer lại cứu gã một lần nữa? 


Trong rừng bỗng nhiên thấp thoáng hiện ra vô số bóng người, bọn họ khoác vỏ cây, cắm cành 
lá quanh người, đứng bên cạnh gốc cây hoặc trèo lên nằm phục trên cành, lúc bất động, thật 
không thể nào nhận ra đâu là câu rừng đâu là bọn họ nữa. Trác Mộc Cường Ba thảm thở dài, gã 
và Sean còn đờ người ra đó xem bộ lạc ăn thịt người tế lễ, ở đây từ trước đã có bao nhiêu người 
ẩn nấp cũng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đồng thời gã cũng ú thức được, nếu đám người nàu 
sớm đã ẩn nấp tại đâu từ đầu, vậy thì Sean làm sao mà thoát nổi, nghĩ lại chắc là đã bị bắt sống 
mất rồi. 


Rất nhanh sau đó, Trác Mộc Cường Ba nhận ra đám người thứhai nàu không phải làngười 
Kukuer, tướng mạo bọn họtrông còn khócoi hơn cảđám dân bộlạcăn thịt người, ai nấyđều cómột 
cái khuyên mũi to tướng. Vũkhítrong tay họ cũng rất kỳ dị, cong cong như vâng trăng khuyết, 
hơn nữa lưỡi dao bên ngoài sắc lẻm, bên trong lại có răng cưa, nhìn như cái liềm cắt lúa, cái thì 
chuôi ngắn như thước kẻ, cái thì dài như cán chổi. Hai chủng tộc này hình như có thù hận gì 
nhau, vừa thấu mặt là đã mặt đỏ tía tai, ánh lửa ánh máu rợp trời, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, 
nhất thời trong rừng vang dậy tiếng chém giết ầm ï. Trong đó, một người đàn ông đeo khuyên 
mũi đặc biết cao lớn, làn da nâu đỏ trông hệt như lực sĩ thể hình, trong tau anh ta cẳẩm một lưỡi 
liễm to hơn hẳn những người khác, đi tới đâu là máu tóe ra xung quanh đến mấu mét. 


Trong lúc hỗn chiến, không biết ai đã chạm phải chốt bẫy, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy chân 
mình hãng một cái, cảngười đã rơi bịch xuống đất, đúng vào giữa hai nhóm người, song phương 
đều vung vũkhíbổvẻphía gã. Trác Mộc Cường Ba đương nhiên biết rõ, giòlọt vao tay nhóm người 
nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy, vội gắng sức phản kháng, cố giữ để mình không bị trọng 
thương, đồng thời di chuyển ra chỗ ít người, hụ vọng phát hiện ra Sean. 


Trác Mộc Cường Ba tìm thấy Sean đang hôn mêdưới một gốc cây, bên cạnh còn cóchiếc ba 
lônữa. Gã vội đeo ba lô lên, đang chuẩn bị đỡ Sean dậy, chợt nghe "soạt", một thứ vũ khí sắc 
bén đã rạch toác chiếc ba lô đang buộc chắc vào lưng gã ra, kế đó là một tiếng "cạch", Trác Mộc 
Cường Ba ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy thánh thạch của người Kukuer rơi ra. Gã liền lăn sang một 
bên, sau đó mới ngẩng đầu lên xem ai đã ra tay sau lưng mình, chỉ thấy một tên ăn thịt người 
đang chỉ tay vào thánh thạch, nét mặt lộ vẻ sùng bái, hò hét gì đó, mới được hai ba câu, ánh đao 
lướt qua, một luỡi liễm đã khiến đầu hắn chuuển nhà đi nơi khác. Trác Mộc Cường Ba tranh thủ 
cơ hội, nhặt lại thánh thạch, rồi đỡ Sean dậy, đang chuẩn bị bỏ chạy thì sau gáu bỗng bị thứ gì 
đập mạnh một cái, thể là không còn biết gì nữa. 


Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, đã thấu mình ở trong một căn phòng nhà tối om, xung quanh tỏa 
ra một mùi hương là lạ. Nơi này cũng giống như nhà của người Kukuer, tường bằng ván gỗ, nóc 
nhà lợp cỏ tranh, hàng hiên bên phải có cửa số, trên tường treo các loại da thú, đuốc cắm ở bốn 
góc tường cháy phừng phừng, đó là đèn cầu hay những cái gậy màu đen Trác Mộc Cường Ba 
cũng không rõ nữa. Gã chống người đứng dậy, chọn một cái ghế gỗ ngồi xuống, trong nhà có 
một bàn gỗ cũ nát, và mấy chiếc ghế đơn sơ. 


Sean tỉnh trước một lúc, thấu Trác Mộc Cường Ba đã tỉnh, bèn nói: "Mặt trăng hôm nay lớn hơn 
lúc ở đàn tế của bộ lạc ăn thịt người một chút, không ngờ chúng ta lại ngủ một giấc lâu như vậy." 


Trang 3952.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nghiêng người đứng dậy, kinh ngạc nói: "Anh nói là chúng ta đã hôn mê cả 
một ngày? ” 


Sean an ủi: "Đúng vậy, coi như là đại nạn không chết, xem ra, cả hai chúng ta đều gầy quá, vẫn 
~ TH 


chưa thể ăn ngay được mà phải vỗ béo thêm nữa đã. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Ai cứu chúng ta vậy? ” 


"Gìhả? Cứu chúng ta? Không phải chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi à? " Vẻ nghi hoặc trên 
mặt Sean tuyệt đối không kém Trác Mộc Cường Ba chút nào. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không, không phải vậy." Đoạn gã kể vắn tắt sự việc xảu ra lúc đó lại 
một lượt, Sean nghe xong mới nói: “Thì ra là vậu, lúc đó tôi đón cái ba lô anh ném xuống, rồi bị 
người ta tóm lấy làm ngất đi, có thể nói là chẳng hiểu chuyện gì cả, hơn nữa tôi cũng vừa mới 
tỉnh lại thôi, cũng hoàng toàn không biết gì cả. Theo như anh nói, là hai bộ lạc khai chiến, bộ 
lạc toàn người đeo khuyên mũi tiến đánh bọ lạc ăn thịt người chúng ta nhìn thấy ban đầu phải 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba chữa lại: "Không, là một bộ lạc phục kích hay bao vây bộ lạc còn lại thì 
đúng hơn. Như những gì tôi thấu, bộ lạc đeo khuyen mũi lớn mạnh hơn bộ lạc ăn thịt người một 
chút, con dao mà họ sử dụng, nhìn thật đáng sợ, giống như là lưỡi hái Tử thần vậu." 


Sean nói: "Vậy theo anh, chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt lại hay được những người đeo 
khuyên mũi cứu? Chủng tộc đeo khuyên mũi đó, rốt cuộc là cứu chúng ta hay bắt chúng ta vậy? 


Hj 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết. em thử có thể chạy ra ngoài được hay không trước 
đã." Gã vừa nói tới đâu, tấm rèm cửa liền hé ra, một cô gái thổ dân đeo khuyên mũi tủm tỉm 
cười đi vào. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ những đồ án bên dưới bệ đá cho Sean xem, anh ta vừa nhìn liền lập tức 
nhận ra ngay, rú lên như cú đêm: "Maval Đây là chữ của người Maval Cả đây nữa, trời đất! 
đây sao lại có văn tự của người Mava được? Ở đâu cách Trung Mỹ cả ngàn cây số cơ mài ” Sean 
bỗng vỗ mạnh lên trán, "Không đúng, đáng chết thật, nếu người Kukuer là hậu duệ của người 
Mava, vậu thì tổ tiên của họ chắc chắn phải để lại đâu thứ gì đó chứ, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra ở 
đây cũng có di tích của người Mava rồi mới phải! Sao tôi không nghĩ ra từ sớm nhỉ. Nếu có máu 
ảnh ở đây thì tốt rồi, nếu có máy ảnh thì tốt rồi" Không biết Sean đã nhắc đi nhắc lại câu cuối 
cùng đó bao nhiêu lần nữa. 


Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua các cột đá lớn đó, mỗi cột đều khắc các hình vẽ khác nhau, 
nhìn những sản phẩm kết tinh của nền công nghệ cổ đại, trong lòng không khỏi thảm cảm thán 
cuộc đời sao quá ngắn ngủi, hiểu biết sao quá ít ỏi. Lúc này, nghi vấn lớn nhất của gã cũng giống 
như Sean, đó là trong rừng sâu khai khẩn ra một mảnh đất như vậy, dựng lên những tảng đá 
khổng lồ thế này, rốt cuộc là có mục đích gì? Gã hỏi: "Anh biết tiếng Mava không? " 


"Không biết, có điều tôi đã thấy ở Mexico, giờ nhìn một cái là nhận ra ngay, chúng không giống 
với văn tự của bất cứ dân tộc nào, chỉ riêng người Mava mới có thôi." Sean rờ lên một tảng đá, ủ 
rũ nói: "Đáng tiếc thật, trong tay chúng ta chẳng có dụng cụ gì, nếu ghi chép lại được, những tư 


liệu này có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm đế quốc Mava chỉ tồn tại ở vùng Trung Mỹ của 


Trang 396/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mọi người. những tảng đá nàu xếp thành một đồ án, chắc hắn là thể hiện điều gì đó, nơi nàu 
cũng không có kiến trúc gì khác, chẳng lẽ là một khu mội! " Trác Mộc Cường Ba để nhận thấu, 
khi nhắc đến khu mộ, hai mắt Sean chợt sáng rực lên, ánh mắt đó, tuyệt đối không phải là của 
một quý ông Anh quốc, ngược lại có chút gì đó giống với gã cao lớn mặc quân trang có ú đồ 
theo dõi gã trước đó, ánh mắt tham lam, tràn ngập ham muốn chiếm hữu ấy, không khỏi khiến 
người ta không rét mà run. 


"Khu mộ? Anh nói đây là khu mộ ư? " Trác Mộc Cường Ba dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng 
nhất thời hình ảnh đó chỉ mơ hồ trong ú thức, cứ có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng 
lại hết sức mông lung mờ ảo. 


"Phải, anh nhìn xem" Sean khoa tay nói, "Giữa những tảng đá khổng lồ này, lại có những tảng 
đá trắng bắc ngang, giống như một cánh cổng vậy, dù đa phần đã sụp đổ, hơn nữa còn có dấu 
vết bị dịch chuyển, nhưng nếu quan sát cần thận, sẽ không khó phát hiện ra, tổng cộng có một, 
hai, ba, bốn, bảy, bảy trụ đá, chúng” 


"Đợi chút đãi " Nghe Sean nhắc tới số bảy, trong óc Trác Mộc Cường Ba dường như lóe lên điều 
gì đó, nhưng Sean vừa nói lời tiếp theo, gã lại lập tức quên béng đi mất. Trác Mộc Cường Ba 
nói: "Anh nói có bảy trụ đá phải không? Đừng nói gì cả, để tôi nghĩ xem nào, bảy trụ đá, bảy trụ 
đá? Bảy trụ, bảy" Trác Mộc Cường Ba lầm nhầm đọc thảm, "Rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ, 
bảy trụ đá, tại sao nghe số bảy quen thuộc thế nhỉ? " 


"Bảy trụ đá, tượng trưng cho bảy dân tộc, bọn họ chung sống hòa bình trong rừng; cùng nhau 
bảo vệ lăng mộ của tổ tiên, trong đó bộ tộc dũng cảm nhất, chính là người Kukuer" Cuối cùng, 
Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra, đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, tiếng ca trong trẻo dễ 
nghe của Babatou vấn vít bên tai, tựa như âm thanh nơi tiên giới, khiến người ta không sao tin 
nổi. Từ đó tới giờ Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn coi nửa trước bài ca lịch sử của người Kukuer là 
huyền thoại, hơn nữa đêm đó đầu óc gã cũng u u mê mê, không nhớ được toàn bộ, giờ bỗng 
nhiên nghĩ tới, không khỏi toát hết cả mô hôi lạnh. Không ngờ, bài ca uuển chuyển du dương 
ghi lại lịch sử của người Kukuer ấy, toàn bộ đều là sự thực, vậy thì lúc này, dưới chân bọn gã đây, 
chẳng phải chính là 


Khi Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu ra khỏi cơn ngơ ngẩn, gã nói với giọng thấp trầm: "Không 
sai, Sean, có lẽ anh nói đúng rồi đấu, lúc nàu chúng ta đang đứng trên lăng mộ của một vị tổ 
tiên người Kukuer đấy! " 


Sean trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn đờ người ra, hồi lâu sau mới trấn tĩnh lại được, chộp lấu 
vạt áo rách rưới của Trác Mộc Ba giật giật liên hồi: "Anh nói cái gì? Đúng là lăng mộ? Sao anh 
biết? Anh biết những gì hả? Cho tôi biết đi, nói hết cho tôi đil " Trác Mộc Cường Ba đứng yên 
cho anh ta lắc gần mười phút đồng hồ, Sean mới người tỉnh mộng, ngại ngùng buông tay ra, 
ngượng ngập nói: "Thật là, tôi thất lễ quá. Chỉ có điều, có điều là tôi kích động quá. Giốnggiống 
như, như Stephens lần đầu tiên phát hiện ra thành cổ Mava vậu ấy." 


Trác Mộc Cường Ba không biết Stephens là ai, gã cũng không nghe rõ anh ta nói gì, gã đang cố 
gắng nhớ lại tiếng hát của Babatou đêm đó. Gã điểm đạm nói: "Tôi biết không nhiều lắm, đêm 
đó, tôi cũng uống say rồi, không nhớ được bao nhiêu. Ở đâu có lẽ là mộ tổ tiên chung của người 
Kukuer và mấy bộ tộc khác, nhưng gọi là gì thì tôi không nhớ được nữa, dường như là xảy ra 
trên đường di cư thì phải, lúc đó tổ tiên người Kukuer vẫn chưa tìm được vùng đất nào thích hợp 


Trang 397/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


để xây dựng thành trì, vẫn đang phải phiêu bạt, khi đi qua quê hương của mặt trời, bọn họ lại có 
một vị thủ lĩtứ nh khác sắp lìa đờisau đó chôn ở nơi nào đó trên đường, sự tình trải qua rất nhiều 
năm, tòa thành màu trắng bị sụp đổ, mọi người bỏ chạy tứ tán, một số người không muốn rời xa 
quê hương, đã tìm được lăng mộ vị tổ tiên đã đưa họ đến khu rừng này. Họ ở trước mộ lập lời 
thể, sẽ bảo vệ tổ tiên chung của mình, hình như là đã lập bảy cột trụ, khắc lời thể và quyết tâm 
của họ lên trên đó. Đại để là như vậy, có rất nhiều nội dung đúng là tôi không thể nhớ nổi. " 


Nghe Trác Mộc Cường Ba nói xong, Sean thấp giọng lắm bẩm nhắc lại: "Chết trên đường à." 
Trác Mộc Cường Ba dễ dàng nhận ra trong giọng anh ta thoáng có vẻ thất vọng, cảm thấy phản 
ứng của tau Sean này thật cổ quái. Một hồi lâu sau, Sean mới có vẻ như bước ra khỏi cái bóng ủ 
rũ ấu, mỉm cười nói: "Thôi bỏ qua đi, đằng nào chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, làm được 
trò trống gì đâu chứ, chỉ có điều những tư liệu nàu không thể bảo tôn được, thật là đáng tiếc, 
nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp thôi, giờ quan trọng nhất chính là ra khỏi được nơi này. Chà, không 
biết đến bao giờ chúng ta mới được trở lại thành thị hiện đại nữa đây." 


Trác Mộc Cường Ba không lạc quan như vậy, gã lạnh nhạt nói: "Sợ rằng rất khó, nếu đâu đúng 
là lăng mộ của vị tộc trưởng đó, vậy thì lúc nàu chúng ta đang ở trung tâm của rừng Than Thở, 
cấm địa Ah Puchl ” 


Lần này, cả Sean cũng không nói năng gì, anh ta đã nghe bọn Trác Mộc Cường Ba nói qua rồi, 
khu rừng cấm này không có cả trên bản đồ của người Kukuer, có quỷ mới biết nó rộng thế nào, 
bên trong có những gì. Cấm địa yên nghỉ của Ah Puch, bản thân mấy chữ này đã là một lời 
nguyên, kẻ nào đặt chân vào đâu, chỉ sợ không ai có thể yên nghỉ nổi. Trác Mộc Cường Ba lại 
càng hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của họ, từ chỗ người Kukuer, bộ lạc còn tương đối hiện đại 
cuối cùng, bọn gã tiến vào rừng Than Thở, sau đó ởi tới nơi đâu, tổng cộng đã ngốn mất nguyên 
một tuần. Lúc nàu, thức ăn của họ đã hết sạch, trong tay lại không có công cụ nào, vậu mà phải 
đi trong cấm địa yên nghỉ của Ah Puch còn nguy hiểm hơn rừng Than Thở gấp bội này bao 
nhiêu lâu? Ít nhất cũng phải mất một tuần mới ra khỏi đâu được, thế nhưng gã bây giờ, quả thực 
là không biết có thể dựa vào cái gì để sinh tổn ở đây một tuần nữa. Gã lên tiếng: "Theo như 
cách nói trong bài sử ca của người Kukuer, vùng đất thẻ do bảy cây trụ quây lại này, tương tự 
như một cánh cửa dẫn vào cấm địa, bước qua cánh cửa này, là sẽ đi vào cấm địa của Ah Puch. 
Tôi còn nhớ trên bản đồ của người Kukuer, chỗ này cách.ở phía Đông còn xa hơn chỗ chúng ta 
đến, nếu muốn chọn một con đường tắt ra khỏi rừng, e là chúng ta cần quay đầu, đi ngược lại 
con đường cũ mới được." 


Đương nhiên là không cần nói Sean cũng biết, cấm địa yên nghỉ này nhất định đáng sợ hơn 
những khu rừng họ đi qua trước đây rất nhiều, một nơi đến cả thợ săn người Kukuer cũng không 
thể thăm dò, không ai lại không cảm thấu run sợ trước cái tên này cả. Anh ta gượng cười nói: 
"Tôi rất đồng ú với quan điểm của anh, nhưng giờ thì không được. Có mấy vấn đẻ, thứ nhất, 
chúng ta không biết mình đã bị nước lũ cuốn đi bao xa, rốt cuộc là bị cuốn theo hướng nào, `đi 
theo đường cữ là đường nào, chỉ sợ cả anh lẫn tôi đều không tìm được. Thứ hai, đồ của chúng ta 
đã dùng hết rồi, ở bất cứ nơi nào trong rừng sợ rằng cũng đều như nhau cả, dù là nguy cơ nhỏ 
hay lớn, cơ hội chúng ta có thể tránh được đều không lớn lắm. Thứ ba, giờ cơn lũ đã qua, đám 
du kích kia chắc chắn cũng bị lũ xối cho tơi bời hoa lá giống chúng ta vậu, giờ mà trở về, khẳng 
định là sẽ gặp phải chúng, hoặc ít nhất là xác suất gặp phải chúng rất lớn, tôi nghĩ, sau mấy lần 
thiệt hại nặng nề như thế, chắc chúng cũng không đến nỗi lấy cháo ngô với hoa tươi ra hoan 
nghênh chúng ta trở về đâu. Thêm nữa, bây giờ trời đã sắp tối, ít nhất trong đêm nay chúng ta 


Trang 398/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng phải làm rõ mấy vấn đề, muốn ởi thì để sáng mai hãy đi." Lúc nói những câu này, Sean 
cũng không ngờ được, anh ta đã khiến hai người bọn họ bớt được bao nhiêu là đường. 


Mỗi vấn đề đều khiến hai người phải đau đầu, thảo luận mãi không ra kết quả, Sean chán nản 
vung chân hất những mẩu đá dưới đất, ráng hồng cuối cùng nơi chân trời đang biến mất, hai 
người đành chuẩn bị ngủ lại một đêm trong khu mộ của vị tổ tiên vĩ đại kia, hụ vọng có thể mơ 
thấu thần thánh chỉ đường cho họ ra khỏi khu rừng nay. Nằm nghỉ một lúc, Sean lại đứng dậu đi 
đi lại lại trên con đường lát đá trắng, hình như hụ vọng tìm được đường vào lăng mộ hay sao đó. 
Lúc nàu trời vẫn chưa tối hắn, Trác Mộc Cường Ba thấy hơi đói, nhưng vỏ cây trong ba lô không 
còn nhiều lắm, gã đang chân chừ, chợt nghe Sean reo lên kinh hãi: "Johnson, mau tới đây! " 
Giọng anh ta toát lên vẻ mừng rỡ chưa từng thấu, không biết là lại có phát hiện kinh người gì 
nữa. 


Bộ lạc ăn thịt người 


Trác Mộc Cường Ba chạy ào tới, chỉ thấu Sean đang ngồi xổm bên trên một phiến đá, trên đó 
khắc một hình vẽ kỳ quái, đường dao xiên xiên xẹo xẹo, hoàn toàn không thể bì được với nét 
khắc trên trụ đá, hơn nữa cạnh đó còn có một ít đá vụn nữa. Cả Trác Mộc Cường Ba cũng Ú 
thức được hình vẽ này không phải là của người xưa, mà mới được khắc cách đây không lâu. 


Hình vẽ được khắc ngay trên phiến đá bên cạnh trụ đá bị đổ, nếu có người cần thận quan sát 
hình khắc trên trụ đá, nhất định sẽ phát hiện ra dấu hiệu rõ ràng này; hơn nữa nhìn đá vụn còn 
chưa bị thổi đi khỏi đường khắc, có thể xác định hình vẽ mới khắc ngày hôm nay, nói không 
chừng chỉ trước khi bọn họ tới đâu một lúc. Là dấu hiện của ai để lại? Tại sao lại để lại? Trác 
Mộc Cường Ba cho rằng điều này không hề quan trọng, quan trọng là, chắc chắn đã có người 
khác tới đây, bọn họ không chỉ có một mình, trong rừng sâu hoang vắng lạnh lẽo này, có thể 
nhìn thấy dấu hiệu của con người, đó là điều vui hơn tất thảy rồi. 


Sean khẳng định: "Hình vẽ này, chắc hẳn là một loại dấu hiệu, dùng để liên lạc với đồng bạn bị 
thất lạc, họ để lại ở vị trí tương đối rõ ràng này, chính là để truyền tin tức đó. Không biết là của 
quân du kích hay là bạn anh nữa? " Nói đoạn anh ta ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba 
đầu mong đợi, hụ vọng gã có thể phát hiện được gì đó. 


Trác Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát hình vẽ một lần nữa, rồi vỗ mạnh vào trán, thầm mắng 
mình ngu ngốc, đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu lúc huấn luyện Lữ Cánh Nam đã 
dạy cho họ hay sao, gã mừng rỡ đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Sean 
kích động nói: "Là bọn họ à? Ai để lại vậy? Ba Tang hay là Trương Lập thế? " 


Trác Mộc Cường Ba hưng phấn nói: "Không biết, đây chỉ là tọa độ thôi, tọa độ của nơi lưu giấu 
tin tức." Thấy Sean không hiểu, gã liền giải thích sơ qua: "Nếu là dấu hiệu chỉ hướng bình 
thường, ai nhìn cũng hiểu ngay thì sẽ không có tác dụng bảo vệ bản thân, lường gạt kẻ thù rồi, 
vì thế chúng tôi mới dùng dấu hiệu kép. Đây là dấu hiệu đầu tiên, nó chỉ dẫn ra nơi có dấu hiệu 
thứ hai, ở ngay gần đây thôi, như vậy, dù kẻ địch có phát hiện ra cái nàu thì cũng không biết nó 
có ý nghĩa gì cả." 


Nói đoạn, ngón tay gã chỉ vào chữ thập trên hình vẽ: "Đây là phương vị, lợi dụng sự thay đổi của 
mặt trời và hoàn cảnh xung quanh, nó có nghĩa là" Ngón tay gã lại chỉ về phía giữa hai cây trụ, 
nói: "Hướng này, sau đó chữ số La Mã bên dưới là chỉ khoảng cách, số ba tức là dùng bước chân 
để đo, tổng cộng bảy bước." Vừa nói, Trác Mộc Cường Ba vừa nhấc chân đi bảy bước theo 


Trang 399/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hướng đó, đoạn mở ba lô, rút ra một thứ giống cây đèn pin chiếu xuống đất, một hàng chữ đen 
lập tức hiện ra dưới ánh sáng màu đỏ. 


Sean ngạc nhiên thốt: "Không phải bút huỳnh quang? Đây là? " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười giải thích: "Đây là bút quang phổ tần suất, ánh sáng khác nhau thì 
có tần suất khác nhau, giống như mật mã thông tin vậy. Nếu là bút huỳnh quang, dùng ánh sáng 
tím hay tia tử ngoại là phát hiện ra ngay, còn bút quang phổ tần suất thì khác, mỗi loại tần suất 
chỉ tương ứng với một quang phổ. Mỗi lần trước khi xuất phát, chúng tôi mới xác định quang tần 
sử dụng trong chuyến đi đó. Vì vậy, chỉ có chúng tôi mới phát hiện ra được những dấu vết nàu 
thôi." Trải qua huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đích thực là đã tiến bộ hơn rất nhiều so 
với hồi ở Khả Khả Tây Lụ. 


Vẻ mặt Sean có vẻ như vừa được mở mang tầm mắt, vội nói tiếp: "Trên đó viết gì vậy? Tiếng 
Trung hả? Sao phức tạp thế? " 


Côgái thổdân nàu da ngăm ngămđen, cóthểnói làtướng mạo quái dị, đặc biệt là chiếc khuyên 
mũi cô ta đeo còn lớn hơn những người trước đó Trác Mộc Cường Ba trông thấy nữa, khuyên 
mũi rủ xuống che kín cả miệng. Cô gái này xem chừng không có ác ý gì, cười che cả môi hồng 
răng trắng ra, nhưng hai người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng cảm 
giác giống một cái chậu đầu máu. Cô gái thổ dân bộ dạng không được dễ coi cho lắm này bưng 
vào một khay hoa quả mà cả Trác Mộc Cường Ba lẫn Sean đều không gọi được tên, chứng tỏ Ú 
bảo hai người cứ yên tâm mà ăn đi, sau đó ngồi xuống, một tau chống quai hàm, cứ nhìn chằm 
chằm vào Trác Mộc Cường Ba, làm gã cũng cảm thấu ngại ngùng. 


Côgái này lầm bẩm nói gìđó, gương mặt già nua nở một nụ cười hòa nhã nhưng cũng không 
kém phần dữ tợn, gương mặt đáng sợ đó mà tỏ vẻ uốn éo làm bộ làm tịch quả thực không phải 
là một chuyện thích mắt gì cho lắm. Nhưng ai cũng nhìn ra được, cô gái thổ dân này đang bạo 
dạn bày tỏ tình ú với Trác Mộc Cường Ba, Sean thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với 
Trương Lập và Nhạc Dương, đã nghe qua học thuyết Cường Ba thiếu gia hấp dẫn giống cái của 
họ, giờ đã được kiểm chứng, quả nhiên là khiến người ta được mở mang tầm mắt. 


Dưới đôi mí mắt híp tịt như lợn của cô nàng thổ dân là đôi mắt to như hai cái mõ trâu, đang tinh 
nghịch liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, tình ý dạt dào, ỏn à ỏn ẻn như đang trách móc: "Anh yêu 
em không? Có yêu em thật không? ” 


Trác Mộc Cường Ba chớp chớp mắt, mắt trái nháy, mắt phải liếc, không dám nhìn thẳng vào làn 
thu ba ngồn ngộn của nàng thổ dân kia, rồi lại liếc sang phía Sean nhướng nhướng mày, Ú 
chừng muốn hỏi: "Làm sao bây giờ? Nghĩ cách để cô ta đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa." 


Sean cười thầm, cũng nhướng mày lên với gã, ý nói: "Không ngờ sức hấp dẫn của anh lại kinh 
người đến thế, vậy mà tôi lại không nhận ra. Cô gái nàu cũng hay lắm, cứ ráng chiều theo cho 
xong chuyện đi." 


Trác Mộc Cường Ba giận dữ trừng mắt lên, như muốn bảo: "Anh đúng là đồ chẳng ra gì." 


Lúc này, tình údạt dào lúng liếng kia lại tràn tới, lần này thì ý tứ khêu gợi càng rõ rệt hơn, rõ 
ràng là đang ám thị: "Anh đẹp trai, đừng có ngại nữa mà." 


Sean ngồi bên cạnh không ngừng nhíu mày nháy mắt, lại ngấm ngầm nhìn ra phía cửa, như 


Trang 400⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đang nói: "Đại ca, xem ra lần này chúng ta phải dùng đến mỹ nam kế rồi, vì tính mạng của hai 
người, anh hụ sinh một chút nhan sắc có được không? " 


Trác Mộc Cường Ba trợn trừng hai mắt lên, nghiến răng kèn kẹt, tự nhiên là đang thầm mắng: 
"Anh chết đi cho rồi! Sao anh không hụ sinh đi chứ! " 


Sean trợn tròn mắt, ngứơc nhìn lên trần, ý tứ rõ ràng là: "Tôi cũng muốn hụ sinh lắm chứ, 
nhưng có lọt được vào mắt xanh của người ta không? " 


Lúc này, lại cóngười khác vén cửa bước vào, làn da đen đúa, thân hình khôi vĩ ấy chính là người 
đàn ông nổi bật nhất trong trận chém giết của hai bộ lạc đêm trước, cảnh tượn anh ta cảm câu 
liêm như lưỡi hái Tử thần, hai tau dang rộng ngửa đầu lên gào rú dưới ánh trăng đã ăn sâu vào 
trong kú ức Trác Mộc Cường Ba. Lúc này, hai bên hông và trước ngực anh ta đều treo một cái 
đầu lâu vẫn chưa khô máu, khiến người ta nhìn mà không khỏi tim đập chân run. Anh ta bước 
vào, trước tiên là thân thiện nói mấy câu với cô nàng thổ dân kia, cô ta cũng thân thiện lắc đầu, 
sau đó giọng hai người càng lúc càng lớn, ngữ khí càng lúc càng thêm nặng nề, âm điệu cũng 
càng lúc càng cao, phát âm vừa nhanh vừa dồn dập, dường như là bắt đầu cãi nhau, vừa tranh 
cãi vừa dịch dân ra bên ngoài. Trác Mộc Cường Ba không hiểu bọn họ nói gì, nhưng Sean thì 
hình như đã đoán ra được chút manh mối, mặc dù bề ngoài Sean vẫn tỏ ra ngây ngô không biết 
gì như Trác Mộc Cường Ba, nhưng anh ta đang không ngừng đung đưa run rấu. Trác Mộc 
Cường Ba đã hiểu được đại khái các thói quen của con người này, biết mỗi khi căng thẳng anh 
ta đều thích đung đưa nhún nhảy, có lúc lấy gót chân gõ phách xuống đất, khi lại dùng đầu ngón 
tay gõ lên đùi hau mặt bàn theo tiết tấu nhất định, phát ra âm thanh như nhịp trống. Còn lúc 
này, thân thể anh ta không nhúc nhích, nét mặt thản nhiên, song đôi chân vắt tréo thì không 
ngừng vung vẩu, rõ ràng là đang hết sức căng thẳng. 


Khi tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, cách gian nhàbọn họđang ở mỗi lúc một xa, Sean bỗng 
đứng phát lên, bất an ngước mắt nhìn quanh quất: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, ngay lập 
tức! ” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa nuốt trôi cục tức, vừa rồi thằng cha này bán bạn cầu sinh, quả 
thực là vô cùng đáng ghét, liên nhạt giọng đáp: "Chà, thật không đơn giản nhỉ, cả tiếng thổ ngữ 
ở đây anh cũng nghe được! Bọn họ nói cái gì vậu? ” 


Sean nói: "Ngôn ngữ của bọn họ, phátâm khágiống với tiếng Quechua, tôi cũng chinửa nghe 
nủađoán thôi, đại khái cũng hiểuđược phần nào, bọn họ cũng là bộ lạc ăn thịt người, chỉ la thuộc 
chi nhánh khác thôi. " 


"Ăn thịt người! " Vừa nghe thấy mấy chữ nàu, Trác Mộc Cường Ba đã nhảy dựng lên theo phản 
xạ, hỏi, "Anh không đùa đấy chứ? " 


Sean vội vàng nói: "Anh thấy tôi giống đang đùa lắm hả? Anh có biết họ vừa rồi tranh luận cái gì 
không? Họ đang tranh luận xem anh thuộc về ai đấu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cái gì mà thuộc về ai? " 


Sean giải thích: "Cô gái mắt to đó, làcon gái củađại tếsư ở đây, cô ta bảo anh là người đàn ông 
đẹp trai hiếm có, vì vậy anh nên để cô ta ăn. Còn tên chiến binh vào sau thì nói, anh là người 
cường tráng khỏe mạnh hiếm thấy, thế nên cần phải để anh ra xơi, chiến sĩ mạnh mẽ nhất, mới 


Trang 401/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xứng ăn người khỏe mạnh nhất." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn vẻ mặt Sean, nghi hoặc nói: “Iranh nhau ăn tôi? Không phải vậy chứ, 
nhìn cô gái kia, đâu giống là có ác ý gì chứ? ” 


Sean nói: "Giờ không phải làlúc giải thích, để bịphát hiện ra làtoi đời đấu, chúng ta chạy trước 
đã." Hai người nhảy qua cửa sổ, trong bóng tối không kịp xác định phương hướng, thấy chỗ nào 
ít người là chạy về phía đó. Đây là một ngôi làng lớn, đâu đâu cũng thấy nhà gỗ mái tranh, có 
căn bên ngoài còn cắm cả ngọn đuốc, từ ánh đuốc mà đoán, ngôi làng này lớn hơn làng của 
người ukuer nhiều. 


Vừa chạy khỏi căn nhà kia chưa được trăm bước, đã nghe tiếng hò hét âm ï, vô số thổ dân đeo 
khuyên mũi cầm dao cầm liềm chạy ùa ra khỏi các căn nhà tranh, lớn tiếng hô hoán, quát hỏi 
lẫn nhau. Trác Mộc Cường Ba và Sean nấp trong bóng tối chỉ biết kêu khổ không thôi, thật 
chẳng ngời nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện rồi, xem ra lần này có mọc cánh cũng 
khó thoát nổi. 


Bên trái bỗng nhiên có tiếng động, đám người kia đều ào về phía đó, kế đó ở phía trước lại vang 
lên mấy tiếng súng lác đác, lại có một nhóm tách ra xông lên trước, Trác Mộc Cường Ba và 
Sean vui mừng khôn xiết, đúng là trời không tuyệt đường con người, thì ra đám người này làm 
náo cả lên không phải vì bọn họ. Hai người nhắm vào khoảng trống bên phải, cuống cuồng 
chạy tiếp. 


Chưa chạy được bao xa, hai người liền phát hiện phòng ốc phía trước càng lúc càng nhiều, càng 
lúc càng tập trung đông đúc, xem ra không phải bọn họ đang chạy ra xa khỏi bộ lạc, mà là tiến 
sâu vào khu trung tâm. Vòng một chỗ ngoặt, suýt chút nữa thì đụng phải đám ăn thịt người đeo 
khuyên mũi, hai người nấp vào một góc tối đen, đến cả thở mạnh cũng không dám. Sean thấp 
giọng thì thầm: "Xem ra mục tiêu của họ không phải chúng ta, chớ nên mạo hiểm đi sâu quá, 
quan sát rõ tình hình rồi hãy đi." Hai người lần lần mò mò, đi dọc theo chân tường, hoặc tìm 
những cây to ẩn náu, đi được chừng hai ba mươi phút, tiếng người nhỏ dần, nhà cửa cũng bắt 
đầu thưa thớt, xem ra cũng sắp thoát khỏi cái bộ lạc man rợ này rồi. 


"Đợi một chút, đừng đi thêm nữa." Sean bỗng nhiên dừng bước. Trước mặt họ, chỉ có mấy căn 
nhà tranh nhỏ trơ trụi giữa bãi đất trống, không có đuốc, có vẻ như cũng không có ai ở bên 
trong thì phải. 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu, rõ ràng chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi bộ lạc 
này rồi, tại sao Sean lại dừng bước không đi nữa. Chỉ nghe anh ta nói: "Thấy mặt đất bên dưới 
không? Đang động đậy kìa. ˆ 


Gặp lại 


"Hừ, bọn thổ dân ngu xuẩn." Trong bóng tối một bóng đen lao vút qua giữa các gian nhà, hướng 
đi của y không ngờ lại trùng hướng bọn Trác Mộc Cường Ba và Sean đang chạy. Trong ánh lửa 
bập bùng, gương mặt tựa như bị muôn ngàn con rắn cùng cắn xé kia của Soaers trông càng 
thêm dữ tợn, y thuần thục đảo người lao vào một gian nhà lớn, sục sạo một hồi bên trong, lát 
sau, đã thấu lộ vẻ mừng rỡ đi ra, mang theo một cây trượng bằng đá. 


Cóđược cây trượng đá, Soares lại vòng ngược trở lại phía Đông, tới bên dưới gốc cây to dễ bốn 


Trang 402/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


năm người ôm, xung quanh không một bóng người, dường như tất cả đều đã chạy sang phía 
Nam tồi thì phải. Soares cắn chặt cây trượng trong miệng, dùng cả tay lẫn chân bò lên chừng 
mười mét, bỗng nhiên cảm thấu dưới chân có gì không ổn, tựa như đạp rơi thứ gì đó, vội lách 
người sang trái, rút con dao san ra cắm vào thân cây để trụ ổn thân hình. Cơ hồ như cùng 
khoảnh khắc ấy, nơi y vừa trèo qua, một mũi giáo đen ngòm đâm vọt ra, tựa như một con mãnh 
thú bị kinh động đột nhiên phát ra một chiêu chí mạng vậy, một lát sau không thấu gì xảy ra 
nữa, mũi giáo kia lại chằm chậm rút trở lại. Soares tái mặt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, 
thảm nhủ: "Nguy thật, không ngờ cả cành cây cũng có bẫy, mũi giáo độc kia đen ngòm thế, 
không biết là đã hút máu bao nhiêu người rồi." Không nghĩ ngợi nhiều, y chỉ dừng lại một 
thoáng, rồi nhanh chóng tiếp tục trèo lên chỗ cao hơn. Đến chỗ thân cây rẽ nhánh, thì thấu một 
tấm ván phẳng, chẽ cây bị giãm cho bằng phằng, ngay chính diện có một cái bàn tời bằng gỗ. 
"Đâu rồi." Soares cả mừng, liền lấu câu trượng đá mới trộm được cắm vào cái lỗ giữa bàn tời, chỉ 
nghe "cạch cạch cạch cạch" bốn tiếng, sau khi trượng đá cắm hẳn vào giữa bàn tời, lại phát ra 
mấy tiếng 'lách cách" nữa. 


Soares cầm tau nắm bàn tời, quan sát sợi dây thừng gắn vàođó, thầm nhủ: "Dây vẫn còn mới, 
xem ra bọn chúng vẫn cửhành nghi thức cúng bái thánh thạch mỗi năm một lần, bọn ngu xuẩn 
này, thánh thạch dùng làm gìcũng chẳng biết, ?********ámđầu lễvới chảbái." Y vận hết sức lực 
toàn thân, bắtđầu xoay chuyển bàn tời, bàn kéo chuuểnđộng, dâu thừng dẫn động các chốt bẫu, 
cây cổthulại phát ra những tiếng "cạch cạch cạch." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng Sean chỉ tay, quả nhiên, ba bốn gian nhà gỗ phía trước 
đang nhúc nhích chuyển động cực khẽ, tựa như một con thuyền nhỏ dập dênh trên mặt nước hồ 
phẳng lặng, chằm chậm nhô lên nhấn xuống vậy, hết sức đặc biệt. Còn vùng đất bùn phía trước 
cũng đang hơi nhấp nhô lên xuống như có sóng, không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. 


"Cái gìuậu? " Trác Mộc Cường Ba không hiểu. 


Sean thởhắt ra một tiếng, nói: "Nguy hiểm quá, cái bẫu nàyđược che chắn ghê quá. Phía trước là 
vùng lầy đấy. 


"Vũng lầu! " Trác Mộc Cường Ba cả kinh thốt. Sean lại nói: "Ừm, bọn họ cố ý đặt gian nhà tranh 
rất nhẹ kia lên bề mặt vũng lầy, xung quanh còn đầy lá rụng với cành cây tạp nữa. Nếu kẻ địch 
bên ngoài xâm nhập, không hiểu chuyện mà muốn lại gần gian nhà tranh kia, chắc chắn là sẽ 
không thể thoát chết." 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi: "Đặt mấy gian nhà tranh lên bề mặt vũng lầy để mê hoặc 
kẻ địch ư? " Sean đang chuẩn bị giải thích, bỗng cả hai cùng nghe thấu trên cây đại thụ phía bên 
phải, phát ra những tiếng "cạch cạch" nghe rợn cả người. Cùng với âm thanh ấy, một cành câu 
thò ra, không ngờ lại hướng đúng về phí trên một gian nhà tranh giữa vũng lầu. 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Đó, đó là gì vậy? ” 


Sean chau mày nói: "Lẽ nào, trong gian nhàkia cóthứgìđó? Bộ lạc này chỉ lợi dụng vũng lầu để 
đảm bảo đồ đạc bên trong không bị ai trộm đi? " 


Trong nháy mắt, từ cành câyđó thõng xuống một sợi dây, một người đầu chúc xuống chân 
chồng lên trườn xuống, trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng tay chân thì nhanh 
nhẹn như khỉ vậy. Trác Mộc Cường Ba cảm giác cái bóng ấy hết sức quen thuộc, dường như gã 


Trang 403/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đã trông thấu ở đâu rồi thì phải. Lúc này Sean bỗng làm đứt mạch suy tư của gã, cuống quứt nói: 
"Không xong, đay là kế giương Đông kích Tây của người này! Y dẫn dụ đám ăn thịt người đi 
chính là để tới đâu trộm đô, bọn họ sẽ quay lại ngau bây giờ đấy, chúng ta phải tức khắc đi ngay! 


Hj 


Soares cuốn hai chân vào sợi dâu, trượt nhanh xuống gian nhà bên dưới, tới gần nóc nhà, gạt 
đống lá cọ sang một bên, một cánh cửa gõ có tay kéo hiện ra. Soares nghĩ ngợi giây lát, rồi dịch 
người sang một bên, sau đó mới kéo cánh cửa, vừa kéo vừa nghiêng tai lắng nghe, bên trong 
không có tiếng động gì, chờ thêm một lúc, cũng không thấy có tên nỏ gì bắn ra, y mới lấy một 
câu pháo sáng, vừa giật chốt, ánh sáng ma giê chói mắt lập tức lóe lên. Soares ném cây pháo 
sáng vào, nhìn rõ bày trí bên trong, cả gian nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ, bên trên xếp thẳng 
thớm năm món đồ kim loại trông như quả trứng, dưới bàn dây thừng căng chi chít như mạng 
nhện, cả cánh cửa y vừa mở ra cũng có một sợi dây nối xuống. Soares biết rõ, những quả trứng 
kim loại dưới kia đều là vàng nguyên chất, nhưng chỉ có một quả là chứa thứ muốn tìm, còn 
những quả khác, đều có vô số cạm bẫy đang lợi dụng trọng lượng của vàng để nén xuống, một 
khi chọn sai, thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng đằng xa đã nghe tiếng người náo động, 
đám ăn thịt người kia đã nhận ra, và đang chạy lại phía này, không còn thời gian nữa, Soares lại 
tiếp tục dòng dây chui vào gian nhà tranh ấu. 


Chỉthấu bốn bức vách chỗnào cũng cócác lỗnhỏ, Soares hiểu rõ, đâu làmột gian nhàlớn lồng bên 
ngoài gian nhànhỏ, chỉcần chạm phải chốt, những lỗđó sẽlập tức phun lửa, phun độc, bắn tên, 
thứnào cũng đủ khiến người ta mất mạng. Đồng thời, y cũng hiểu, những thứ này đều không 
phải kết tinh trí tuệ của đám ăn thịt người kia, mà là tổ tiên của các dân tộc ở đây. Nghĩ tới 
chuyện này, 9 lại tức thầm trong bụng: "Rõ ràng là đã suy bại cả ngàn năm rồi, vậy mà vẫn còn 
để lại những thứ này hại người." Nhớ lại những đồng bọn phải chết tức tưởi kia, trong lòng 
Soares cũng không khỏi bồi hồi thương cảm. 


Những quảtrứng vàng nhấp nhóa dưới ánh sáng ma giê ở ngay trước mắt, Soares thoáng trầm 
tư, chợt nghĩ, dù cho cần thận thế nào chăng nữa, quả trứng vàng thường xuyên bị lấu ra sử 
dụng tế bái kia chắc chắn vẫn có dấu vết bị dịch chuyển. Người lấu trứng ắt hắn cũng phải treo 
ngược người đầu chúc xuống đất chân chống lên trời như v lúc này, lúc đem trả lại, ắt hẳn không 
thể hoàn toàn khớp dấu di dịch ban đầu. Tìm thấu rồi, Soares cần thận mở phần nắp bên trên 
quả trứng thứ ba, quả nhiên, một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn đang nằm bên trong, cơ hồ như 
giống hệt với thánh thạch của người Kukuer. Soares cảm quả trứng đá ấy lên tay, trong lòng 
kích động tự nhủ: "Cuối cùng cũng tìm thấu chiếc chìa khóa thứ sáu rồi, giờ chỉ còn lại chiếc cuối 
cùng thôi, rốt cuộc là ở đâu đây? Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới đến cấm địa Ah Puch một lần, 
đã đến rồi, không có lý do gì mà không đi tới đó cả, bảy năm trước ta đã không mở được cánh 
cửa ấy, lần này nhất định là phải được." 


Tiếng "cách cách" lại vang lên lần nữa, Soares giật bắn mình, không ngờ bàn tời gỗkia cũng 
cóthời gian của riêng nó, sau thời gian định trước lại tự động xoay trở về, cả cánh cửa mở ra trên 
đầu y cũng đang "cạch cạch” từ từ khép lại. Cũng may là ụ chân tay nhanh nhẹn, trong lúc ngàn 
cân treo sợi tóc đã kịp lách người thoát ra được, kế đó y trèo lên cành cây đang rụt trở về, theo 
nó dịch chuyển ra ngoài khu vũng lầy. Nhìn bề mặt vũng lầu trông chẳng khác gì đất bằng bên 
dưới, Soares lại nhớ tới ba phần tử tinh anh trong đội, năm đó ba người này đã bị cạm bẫu nhìn 
bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì nguụ hiểm này nuốt chửng, đến giờ thân xác vẫn còn nằm trong 
đó. 


Trang 404/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares giấu viên thánh thạch vào người, trườn xuống gốc cây rồi chạy về hướng Tây, chưa đầy 
năm phút sau, phía trước bỗng sáng bừng ánh lửa, vô số thổ dân ăn thịt người giơ đuốc chạy ra 
khỏi rừng câu. Soares lùi lại một bước, phía sau cũng đầy dân ăn thịt người đứng chen chúc, trên 
vai họ xốc mấy con khỉ vừa quậy phá ở đàn tế giờ bị bắn cho chỉ chít như lông nhím, trừng trừng 
nhìn vào Soares, nhưng cũng không ai ra tay cả. Soares cũng ngấm ngầm sợ hãi, tau không đối 
phó với nhiều người như vậy, y căn bản không có khả năng chiến thắng, nếu lợi dụng thuốc để 
dẫn dụ các loài sinh vật mà họ sợ thì tốn thời gian, nhưng sao đám người này vẫn chưa động 
thủ? Soares đang nghĩ ngợi, bỗng trông thấy viên đá màu hổ phách trước ngực mình, y cười 
nhạt một tiếng, cảm viên đá lên tay, chìa ra trước mặt từng người một, trong ánh mắt đám ăn 
thịt người ấy, y nhìn thấy sự kính sợ, thành kính và cả sùng bái nữa. Soares cầm viên đá tượng 
trưng cho khế ước đó, ung dung đi qua đám dân ăn thịt người, đi tới đâu, là họ lục tục lùi lại 
nhường lối tới đó, ánh mắt sùng kính, sắc mặt nhún nhường. Sau đó trong đám thổ dân không 
hiểu ai gào lên một tiếng, cả bọn như sực tỉnh cơn mê, nhanh chóng đuổi theo hướng Trác Mộc 
Cường Ba và Sean đào tấu. 


Chạy thục mạng khỏi làng của bộlạcăn thịt người một lúc lâu, Soares mới dám dừng lại, để quả 
tim nãu giờ vẫn đập thình thịch trở lại nhịp bình thường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y nhìn 
viên đá hổ phách, rồi lại lấy chiếc máy theo dõi nhỏ kia ra quan sát lộ tuyến chạy trốn của bọn 
Trác Mộc Cường Ba, nụ cười âm hiểm lại hiện lên trên gương mặt: "Trác Mộc Cường Ba, năng 
lực của mày thì chẳng ra sao, nhưng phúc duwên thì không tệ đâu." 


Trong bóng tối chẳng kịp phân biệt phương nào hướng nào, chỉ cần là nơi thân thể có thể chui 
qua được là họ xông qua, ánh lửa sau lưng không bớt đi, mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều, 
càng lúc càng lại gần, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại, Kể từ khi 
đặt chân vào vùng rừng nhiệt đới này, số mệnh của gã không sao thoát khỏi chuyện chạy trốn, 
cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn, đến giờ coi như đã có chút tâm đắc, có khi trở về viết 
một quyển sách về chuyện nàu kiếm được chút tiền cũng không chừng. "Bịch", xung quanh đã 
tối lại phải chạy cuống cuồng, Trác Mộc Cường Ba không biết đụng phải thứ gì đó, còn chưa 
định thần lại đã cảm thấy có vật gì như cái gậu chọc vào bụng dưới, gã liền lập tức không dám 
động đậy, bởi rất rõ ràng, đó là một họng súng. Lúc này, Sean bỗng xổ ra một tràng tiếng 
Quechua, rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi, chỉ nghe đối phương lằn nhằn chửi bằng tiếng 
Trung: "Mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, 
giết mẹ chúng đi! " 


Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng ngoác miệng chửi: "Nhạc Dương, cậu 
dámà! ” 


"Cường... Cường... Cường Ba thiếu gia? Đúng là anh à? Cường Ba thiếu gial " Trương Lập đang 
khống chế gã quăng súng sang một bên, ôm chảm lấy Trác Mộc Cường Ba, kích động đến độ 
khóc òa lên thành tiếng. Bên kia Nhạc Dương và Sean cũng ôm nhau, sau một phen sinh lụ tử 
biệt, nay lại trùng phùng, niềm vui trong lòng bốn người lúc này thật khó mà biểu đạt nổi. 


Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba cũng bớt đi phần 
nào căng thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh lửa càng gần thêm, gã vội thúc giục Trương Lập, 
giậm chân nói: "Đi nhanh! Nhanh, rời khỏi đâu trước rồi nói sau." Bốn người liền chạu thẳng vào 
khu rừng tối đen phía trước. 


"Cường Ba thiếu gia, sao các anh lại tới đâu vậy? " 


Trang 405/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là đuổi bắt chúng tôi nữa 
cơ đấy." 


"Cường Ba thiếu gia, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cô nào xinh xinh 
không? ” 


Cảm giác hân hoan khi gặp lại đồng bạn làm dọc đường Trương Lập và Nhạc Dương cứ hỏi han 
không ngừng, Trác Mộc Cường Ba kể vắn tắt một lượt những chuyện họ gặp phải trong mấu 
ngày này, đã mệt đến thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập với Nhạc 
Dương, chỉ nghe Nhạc Dương đáp: "Chúng tôi à, chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều, 
sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng, tuy là có súng, 
nhưng đạn thì còn ít lắm, muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi, ngau hôm kia ấu, suýt chút nữa 
thì đụng đầu với quân du kích rồi! " Kế đó, anh ta lại liến láu kể sơ qua tình cảnh đám thổ dân ăn 
thịt người bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt hai người ra sao, cảnh tượng cơ hồ cũng sặc mùi 
máu tanh hệt như cảnh tế sống bọn Trác Mộc Cường Ba trông thấy. Sau khi biết được đây là địa 
bàn của bộ lạc ăn thịt người, hai anh chàng lại càng thấp thỏm bất an, lúc nào cũng nơm nớp lo 
sợ. Ngay vừa mới đây, họ đang đi trong rừng, vô ú gặp phải mấy tên ăn thịt người, nổ hai phát 
súng, không ngờ bộ lạc của họ lại ở ngay đấy, kết quả là tiếng súng còn kéo thêm cả một đám 
khác ào tới, hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng thì gặp bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đang 
chạy trối chết. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thì ra là các cậu nổ súng, bọn tôi còn tưởng là quân du kích đánh tới 
nữa. ` 


Sean nói: "Phải rồi, các anh nói muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi là thế nào? " 


Trương Lập nói: "Ủa, vậu các anh còn chưa biết à? Vùng này là một khu tách biệt, bốn phía đều 
bị vách núi vây kín, bên dưới sâu cả trăm mét, phẳng lỳ như dao cắt, bên dươi nữa là dòng sông 
cuồn cuộn, hai bờ cách nhau tới mấy chục mét, căn bản là không thể qua nổi. Tôi và Nhạc 
Dương ởi dọc theo vách đá gần hai ngày trời mà vẫn chưa thấy tận cùng, có khi là một khe núi 
hình tròn cũng nên, cả khu rừng này nằm giữa khe đó. Lúc lẽ quét qua, nước dâng cao, vừa hau 
cuốn chúng ta tới đây, lúc tỉnh lại thì nước rút đi mấy chục mét rồi, vậy là không thoát được. " 


Trác Mộc Cường Ba và Sean đưa mắt nhìn nhau, nếu chiều tối hôm qua bọn họ quay đầu ởi 
ngược lại, gặp phải tình cảnh ấu chắc cũng chẳng thể làm gì. Trác Mộc Cường Ba chợt hỏi: 
"Phải rồi, hai ngàu nay các cậu ở trong rừng, có gặp nhóm giáo sư Phương Tân không? " Dù gã 
cũng biết, chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương đi với nhau, vậy thì quá nửa là hai anh chàng nàu 
chưa gặp mấy người giáo sư Phương Tân, nhưng cứ phải hỏi thì gã mới yên lòng được. 

"Giáo sư Phương Tân! Bọn họ cũng ở đây à? " Nhạc Dương kinh hãi kêu lên. 

Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Ứm, chúng tôi thấu kú hiệu của nhóm bọn họ để lại, họ cũng 
bị tản mát ra rồi. Nếu đúng như các cậu kể, có lẽ họ cũng giống như chúng ta, đang ở trong khu 


^+ TƯ 


rừng này thôi. 


Trương Lập thốt: "Nhưng khu rừng này lớn quá, chúng tôi cứ đi mãi, mà cảm giác như là chưa đi 
được bao xa ấy." 


Sean nói: "Chắc là phải có cách ra khỏi đây chứ, bằng không thì các bộ lạc ăn thịt người trong 


Trang 406/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rừng cũng không thể sinh tồn được, trừ phi... trừ phi..." Anh ta không dám tin tưởng, trừ phi là 
khu rừng này lớn khủng khiếp, mới có thể cho mấy bộ lạc cùng lúc sinh tổn mà vẫn tự túc tự cấp 
được. 


Nhạc Dương nói: "Mấy người nhóm giáo sư ở đây thì hay quá rồi, nếu tìm được họ, tình hình 
nhất định là tốt hơn lúc này.” 


Sean lo âu nói: "Nhưng sau khi tìm được họ thì sao, có thể ra khỏi khu rừng bị vách núi vâu 
quanh này không? Có đấu lại được quân du kích và thổ dân ăn thịt người được không? " Nhạc 
Dương vốn là người lạc quan nên chưa nghĩ tới những chuyện nàu. 


Trương Lập lắc đầu: "Anh sai rồi, không thể lấy thực lực của chúng tôi ra so với tổ của giáo sư 
Phương Tân được, khoảng cách là rất lớn đấy, những chuyện chúng tôi không làm được, chưa 
chắc mấy người đó đã không làm được đâu. Điều tôi lo lắng là, nếu như bọn họ rời khỏi đây 
trước, bỏ chúng ta ở lại thì thật là tai hại đó." 


Trác Mộc Cường Ba thúc giục: "Thế nào cũng được, nghĩ cách thoát khỏi đám đang đuổi giết 
đằng sau đi đã." 


Sean lắc đầu: "Xem ra bọn họ coi chúng ta thành kẻ trộm đồ kia rồi, cũng không biết tên kia đã 
lấy cái gì, à..." 


Chạy được chừng mười phút nữa, bên tai đã nghe tiếng tên bay vù vù, bốn người lại mất một 
phen luống cuống tránh tên, Sean nói nhanh: "Trong rừng đua tốc độ với thổ dân ăn thịt người, 
chúng ta không có cơ thắng đâu.” 


Nhạc Dương thốt: "Vậy phải làm sao? Giơ tay đầu hàng chắc? " 


Sean lắc đầu: "Chớ có mà nghĩ thế, bọn ăn thịt người còn khó nói chuyện hơn quân du kích 
nhiều, muốn nói, họ sẽ cho anh vào bụng mà nói đấy." 


Trương Lập chợt kêu: "Phía trước không có đường nữa rồi, hình như có một ngọn núi chắn 
trước mặt thì phải! " 


Sean ngạc nhiên: "Không phải đấy chứ! Đây là rừng rậm, sao lại có núi được? " 


Trương Lập cũng nói: "Hình như là thật đấy, chúng ta chạy tiếp về phía trước thử xem, khu rừng 
này tối om om, nhìn không rõ gì cả." 


Chạy thêm mấy bước nữa, phía sau lại có tiếng gầm gào đuổi giết, và tiếng tù và chiến đấu đặc 
biệt của đám thổ dân ăn thịt người. Nhạc Dương nói: "Không phải nứi! Là rừng đấy! Trời ơi, câu 
trong rừng này sao cao thế, lại còn mọc sít sịt thế này nữa? Sợ rằng chúng ta không len vào 
được mất. " 


Chắn phía trước mặt họ chẳng phải núi non gì, mà là một khu rừng toàn những câu cổ thụ cao 
ngất, câu nọ chen chúc cây kia, cành lá quấn vào nhau, rễ câu cuốn rễ cây, nhìn xa chẳng khác 
nào một ngọn núi cả. 


Trương Lập nói: "Nhìn xem, có sông kìa, có sông chảy vào rừng, nhanh theo đường đó mà vào. 
Lúc ấy chúng ta chốt ở đầu đường, chúng sẽ không dám đuổi theo nữa đâu! " Bốn người không 
nghĩ ngợi gì, liền phóng ngay vào khu rừng rậm xưa nay chưa từng thấy này. 


Trang 407/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chỉ lát sau đó, đám ăn thị người đã đuổi đến cửa sông, cả đám người đều dừng lại, nhìn khu 
rừng rậm rạp, cành lá xen lẫn vào nhau, dưới ánh lửa, sắc mặt người nào người nấy đều trở nên 
nặng nẻ, lộ vẻ sợ hãi. Chiến binh cao lớn nhất dẫn đầu kia dang rộng hai tay chắn phía trước, 
lớn tiếng hô hoán gì đó, sau đó kiên quyết lắc đầu, quyết không để người trong bộ lạc mình tiến 
thêm nửa bước. Kế đó, ụ dẫn đầu những người còn lại hướng mặt về phía bọn Trác Mộc Cường 
Ba bỏ chạy, cao giọng niệm một tràng gì đó, cả đám người đều thành kính quò gục mặt xuống, 
tiếng cầu khấn vút cao bay xa. 


Sau khi đám ăn thị người bỏ đi, Soares cảm chiếc máy theo dõi đến cửa sông, nhìn những câu 
cổ thụ cao vút đứng san sát như những người khổng lỗ chen vai sát cánh trong bóng tối, nét mặt 
ụ hiện lên vẻ không tin tưởng, lắc đầu nói: "Đây là... là rừng Mãng Xà mà, sao bọn này không 
nghĩ ngợi gì đã chui vào luôn rồi! " Đoạn v lắc lắc đầu chán nản, lần này bất kể làm sao cũng 
không thể tiếp tục đi theo nữa, nơi này, lần trước có nhiều người như vậu mà bọn y còn phải đi 
vòng qua, giờ chỉ có một mình v lại càng không dám mạo hiểm. 


Rừng Mãng Xà 


Rừng rậm nhiệt đới bốn mùa nóng bức, dù mưa to gió lớn thì cũng vẫn ấm áp hơn mùa xuân ở 
Trung Quốc, nhưng lúc này, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba đều cảm thấy hơi lành lạnh. 
Quần áo bốn người đã rách bươm, nhưng lúc ở bên ngoài khu rừng này thì không hề thấy lạnh, 
vào trong rừng mới thấy như nhiệt độ giảm một lúc mười độ, ai nấy đều nổi hết cả da gà. 


Trương Lập nói là chặn chốt ở cửa sông, nhưng thực tế là bốn người đang không ngừng ởi sâu 
vào bên trong, chỉ e đi chậm quá bị đám ăn thịt người đó bắt lại. Phía sau có tiếng ồn ào náo 
động, nhưng rốt cuộc cũng mỗi lúc một xa dần, Nhạc Dương đắc ú nói: "Chúng ta cứ đi dọc theo 
bờ sông, bọn chúng bị mất phương hướng, nhất định là bị lạc trong rừng rồi. Ôi cha... lạnh quá." 


Trương Lập đang ôm súng cũng rùng mình, Sean nói: "Chỗ này có gì đó không ổn, cứ âm u 
lành lạnh, không giống với rừng rậm ngoài kia, chẳng có chút sinh khí nào cả. " 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều trừng mắt lên nhìn Sean, lần trước anh ta nói một câu 
không ổn, kết quả năm người phát hiện ra mình đã đi nhằm vào rừng Than Thở, tiếp đó chẳng 
có lấy một ngày được vên thân, giờ anh ta lại nói không ổn lắm, đúng là điềm báo hết sức tệ hại. 
Còn Sean thì chẳng hiểu mình nói sai gì, xòe tay ra, nhún vai, ý như muốn hỏi, mấy người bị 
làm sao vậy? Người nào người nấy cứ trợn mắt lên nhìn tôi là sao? 


Bốn người lội qua con sông nhỏ, nói một cách nghiêm khắc, đây thực ra không thể coi là sông 
được, mà cả suối cũng chưa chắc đã phải, cùng lắm chỉ có thể nòi là một rãnh nước chảy qua 
rừng mà thôi. Vô số câu mọc giữa dòng nước, rễ câu chĩa ngang chĩa ngửa, có cành câu còn rủ 
xuống dưới nước, dòng nước thì luồn lách qua kẽ hở giữa các thân cây róc rách chảy. Trận mưa 
lớn mới rồi khiến vô số rễ cây rủ xuống vẫn còn đọng nước, phất vào mặt vào đầu khiến người 
đi bên dưới lạnh buốt. Rừng sâu tối om như mực, một chút ánh sao cũng không lọt xuống nổi, 
bốn người đều đi rất chậm chạp, chỉ sợ giẫm hay đụng phải thứ gì đó. Chằng rõ họ đi như vậy 
được bao lâu, sau khi cả bốn đều đã vấp ngã rất nhiều lần, Trương Lập không nhịn nổi thốt lên: 
"Hình như phía sau không có người đuổi theo nữa từ lâu rồi, cả ánh lửa cũng không thấu nữa, 
chúng ta đốt cái gì lên cho sáng đi, ở đâu chẳng thấu gì cả." 


Sean cần thận nói: "Hãy cứ lên cây quan sát trước thì tốt hơn." 


Trang 408/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương đang đứng dựa vào một thân câu, cái câu này vừa nãy đã cho anh nếm đầy một mũi 
những bụi là bụi, anh đưa tay sờ, rồi nói: "Các anh lại sờ xem, to như vậy làm sao mà trèo được." 
Ba người còn lại liền sánh vai đi tới chỗ Nhạc Dương, sau đó cũng sờ thử. Kết quả bốn người 
cầm tay nhau mà hình như cũng chưa ôm được một nửa đường kính cái câu đó. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu chúng ta không thể leo lên, thì đám ăn thịt người kia e là cũng 
khó lên nổi, chiếu sáng xem thử đã, nếu không ổn thì lại dập đi." Vậy là, một ống pháo sáng 
được giật chốt, hai loại hóa chất bên trong hòa vào nhau, liển phát ra chùm sáng chói mắt 
không thua gì lựu đạn quang, người cầm lắc lắc khống chế mức độ hòa trộn của hóa chất, là có 
thể điều tiết được cường độ ánh sáng phát ra. Bốn người trông như cầm bốn cây đuốc, giơ cao 
chiếu rọi bốn bề xung quanh. 


Chỉ thấy bốn người đều mặt nhem mày nuốc, bùn đất đầy người, râu tóc ướt sũng dính chặt vào 
mặt, nước nhỏ tong tỏng không ngừng, chẳng hiểu Sean đã đụng phải chỗ nào, khi ấu chỉ nghe 
thấy anh ta "ối cha” một tiếng, giờ có ánh sáng cả bọn mới nhận ra, có hai vết máu đang chả dài 
từ lỗ mũi xuống môi trên. Trương Lập thốt: "Chà, không ngời ngài Sean của chúng ta đâu cũng 
vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy. " 


Nhạc Dương ở đầu bên kia kêu toáng lên: "Trời ơi, mấy cái cây này sao mà to thế! ” Chỉ thấy 
dưới ánh sáng ma giê nhập nhòe, thân cây lúc nãy họ vừa lần mò hiện ra to đến kinh người, ít 
nhất phải mười gã lực lưỡng thì mới ôm hết được, rễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chằng 
chịt quấn vào các rễ câu khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc câu này, xe lửa có thể chạy qua, nếu chặt 
cây đi để lại bệ gốc, xây nhà bên trên cũng được, đây là lần đầu tiên bốn người trông thấy cây to 
như vậy. Càng làm người ta kinh hãi hơn là, không chỉ một cây nàu, mà cả khu rừng, toàn bộ 
đều là những cây khổng lồ như vậu. Trong các khu rừng họ đã đi qua trước đây, câu cao hai ba 
mươi mét là thường, cao hơn năm mươi mét đã là hiếm thấy, giữa tán cây rừng, cảm tưởng như 
hạc giữa bầu gà vậu. Còn câu cối ở đâu đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên, căn 
bản không thấy ngọn cây đâu, chỉ nhìn thân câu phán đoán, mỗi cây cũng phải cao trên trăm 
mét. Loại câu khổng lỗ như vậu, có thể tính đến vân sam ở Bắc Mỹ, nhưng đây rõ ràng chẳng 
phải vân sam, cũng chẳng hiểu là loại gì, câu nào câu nấu đều giống những tảng đá lởm chởm, 
đứng cạnh nhau trông không khác gì vách núi trùng điệp. Không chỉ câu to, mà cả cậy bụi cũng 
cao tới cả chục mét, cả cỏ dại dưới đất cũng phải tới mấu mét, làm cho người ở trong đâu cảm 
tưởng như lạc bước vào thế giới người khổng lỏ trong chuyện cổ tích vậu. 


Bốn người càng đi vào sâu, các loại thực vật càng thêm cổ quái, có cây dùng bộ rễ quấn lấy một 
câu khác, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả cây đấu vậy; có cây thì mọc thẳng ra từ chỗ rẽ nhánh 
của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia, tựa như kú sinh trên đó; có loại hoa nở phanh thành 
hai nửa, toàn bộ phần rìa đều có răng cưa, trông như những cái miệng quái thú đang ngoác ra. 
Rừng cây càng rậm, nhiệt độ càng thấp, hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông, vấn vít quanh các 
thân cây cổ quái, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào 
khác nữa. Bốn người cảm thấy hơi thở hà ra trong miệng mình đã hòa cùng với màn sương 
mông lung thành một thể, không phân biệt được. Hơi sương mù mịt, lúc thì biến thành mãnh 
thú thời viễn cổ, lúc lại hóa ra mỹ nữ vểu điệu, khi thì ảo hóa ra đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ 
trụ mênh mang, quái dị lụ kỳ, như mộng như ảo. Nhạc Dương không khỏi rùng mình, làu bàu 
nói: "Tôi đói quá, Cường Ba thiếu gia, các anh còn gì ăn được không? Tôi với Trương Lập hai 
ngày nay đã ăn hết sạch các thứ rồi." Nói đoạn, anh chàng chỉ vào hai chiếc ba lô xẹp lép của 
mình và Trương Lập, quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhưng Trác Mộc Cường Ba và 


Trang 409/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean cả ba lô cũng mất, tình hình còn tệ hơn họ nhiều. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng tôi cũng không có, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, chúng tôi 
đã ăn hết rồi, vốn là cũng tìm được một ít vỏ cây ăn được, tiếc là đã bị đám ăn thịt người kia lấu 
đi hết." Nói xong, gã mới sực nhớ ra những thứ mình ăn vào đã nôn sạch lúc ở bộ lạc ăn thịt 
người rồi, giờ vừa lạnh lại vừa đói, bụng sôi lên ùng ục. 


Nhạc Dương nhắc tới, bốn người mới phát hiện, thì ra mình sớm đã đói đến không thể chịu nổi. 
Trương Lập ngồi phịch xuống một đoạn rễ câu, lắm bảm: "Không đi nổi nữa, hết hơi rồi." Nhạc 
Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào, nói: "Tôi cũng...có người! ” Anh chàng đột nhiên nhảu 
dựng lên, sắc mặt cổ quái nhìn ra sau lưng. 


Ba người còn lại cũng giật bắn mình, căng thẳng đứng tại chỗ trố mắt ra nhìn, Trác Mộc Cường 
Ba còn suớt nữa ném cả cây pháo sáng đi. Chợt thấy Nhạc Dương lấy tay rờ rờ lên thân câu thấp 
mình vừa dựa lưng vào, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi nhằm, không phải người." Trác Mộc 
Cường Ba bước tới sờ thủ cái cây ấy, quả nhiên thấy mềm nhũn, rất giống da người. Nhạc 
Dương lúc này đã giơ cao pháo sáng lên, trên đỉnh đầu là tán cây tròn, trông như một cái chòi 
nghỉ mát. Trương Lập đứng khá xa, nhìn rõ được toàn bộ cả “cái câu” ấu, thảng thốt kêu lên: "Là 
nấm đấy, có khoa trương quá không vậy, nấm mà cũng to thết " 


Thìra, chỗNhạc Dương dựa lưng vào, là một cây nấm cao tới ba mét, anh chàng dựa vào chân 
nấm, chăng trách như cảm thấy dựa vào người khác. Nhìn cây nấm lớn đó, Nhạc Dương lập tức 
nhỏ rãi thèm, vội nói: "Nấm to vậu cơ mà, đem nấu canh đi." 


Sean nói: "Không ăn được, đâu thực ra không thể gọi là nấm, có lẽ nên gọi là một loại chân 
khuẩn. Cụ thể là loại nào thì tôi chịu, có điều cá thể này không thể tính là lớn được, tôi từng 
thấy cái lớn hơn nhiều, hơn nữa các anh nhìn mà xem, ở rìa mũ nấm màu sắc rực rỡ, quá nửa là 
không ăn được rồi. " 


Nhạc Dương kêu lên: "Không ăn thì chúng ta không còn sức mà đi nữa đâu." Nhìn cây nấm lớn 
như vậy mà lại không được ăn, Nhạc Dương đã đói lại càng thêm đói. 


Sean nói: "Theo lẽ thường, nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật mới phải, 
nhưng chúng ta đi trong rừng lâu như vậy, không ngờ lại chẳng gặp sinh vật nào, chuyện này 
thật cổ quái vô cùng, chi bằng hai anh ở đâu nghỉ một lúc đi, tôi và Johnson đi xung quanh 
chừng trăm bước thử xem.” 


Nhạc Dương cầm súng lên, nói: "Súng này." Sean lắc đầu: "Không cần, tiếng động lớn quá. Nếu 
gặp phải loài vật nào cần dùng đến súng, chúng ta đối phó sao được." Trương Lập rút con dao 
găm đưa cho Trác Mộc Cường Ba nói: "Dùng cái này vậy." Trác Mộc Cường Ba cảm lên ước 
lượng, thấy cũng khá vừa ta. 


Trương Lập nói: "Nếu được thì nên trèo lên câu xem thử, cây ở đây lớn như vậy, nói không 
chừng các loài động vật đều sống trên cây hết cũng nên." Nhạc Dương bổ sung thêm: "Có khi 
chúng còn đang ngủ ấu." 


Sean vàTrác Mộc Cường Ba đều nói: "Tất nhiên rồi." Trác Mộc Cường Ba lại nhắc nhở: "Dọc 
đường không trông thấy loài mãnh thú nào nhưng cũng chớ có vì vậy mà lơi là cảnh giác, hai 
người cậu phấn chấn lên đi." Nói đoạn, hai người giẫm lên rễ cây, đi ngược dòng sông. 


Trang 410⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập và Nhạc Dương dựa lưng vào cây nấm nghỉ ngơi, chưa đầy năm phút sau, Trác Mộc 
Cường Ba và Sean đã quay lại, hai người đều có vẻ mừng rỡ, vừa trông thấy Trương Lập liền 
kêu lên: "Nhanh lên, tới đây giúp một tay đi, có thịt nướng ăn rồi." 


Trương Lập và Nhạc Dương ngước lên nhìn, liền được một phen kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba 
và Sean một người khiêng đầu, một người khiêng chân, không ngờ đã vác về một con cá sấu dài 
hơn hai mét. Nhạc Dương lắp bắp kêu: "Ơ đâu...ở đâu ra cái con to tướng này vậy! ” 


Trác Mộc Cường Ba vui vẻ đáp: "Ngay phía trước thôi, lần này có thịt cá sấu ăn rồi." 
Trương Lập nói: "Da thô thịt dày thế này, ăn được không? " 


Sean nói: "Đương nhiên là được." Trác Mộc Cường Ba cũng đáp: "Đừng chê nó da thô thịt dàu, 
món cá sấu này từ ngàn xưa đã là đặc sản rồi đấy." Nhạc Dương bước lại gần, thấy con cá sấu 
này bị quấn dây quanh miệng, vùng bụng mềm mềm, hóa ra là vẫn còn sống, anh chàng ngạc 
nhiên thốt lên: "Sao hai anh bắt được nó vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba và Sean ngượng ngùng nhìn nhau, nói lảng sang chủ đề khác: "Cái nàu cậu 
không cần biết, tóm lại là cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta lột da xẻ thịt nó ra chia nhau ăn." 


Thìra, Trác Mộc Cường Ba và Sean chưa đi được bao xa thì phát hiện ra rễ câu trên mặt sông 
phía trước rất không bình thường, thoạt nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Sean bảo đi trước 
thăm dò, kết quả mới đi được vài bước liền nhận ra, trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá 
sấu đang ngủ say sưa, anh ta rón ra rón rén vòng lại, nói phía trước quá là nguụ hiểm, rủ Trác 
Mộc Cường Ba đi vòng qua, kết quả chẳng hiểu vì sao, một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh 
dậy và bò tới. Sean ngoảnh đầu lại nhìn, vừa trông thấu con quái vật há to miệng định đớp, Sean 
hoảng hồn suứt nữa thì kêu gào cứu mạng, cũng không cần để ú tới hình tượng, lập tưc nhảu 
chồm về phía trước như con chó, suứt chút nữa thì bị đớp cho một phát vào mông. Con cá sấu 
kia một đớp không trúng, lại táp thêm miếng nữa, không ai nghĩ động tác của cá sấu ở đây lại 
nhanh nhẹn đến vậy, Sean vừa lăn vừa bò, ống quần cũng bị xé rách một miếng to tướng. Trác 
Mộc Cường Ba thấy tình cảnh đó, vội chạy tới giúp Sean, nhưng cũng không biết phải xử lý thế 
nào, đành vung chân hất con cá sấu sang một bên. Con cá sấu lừ mắt một cái, rồi quay sang tấn 
công Trác Mộc Cường Ba, Sean liền thừa cơ lăn sang một bên, trong lúc hoảng hết cũng không 
quên nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba: "Tìm cách không cho nó mở miệng, con quái nàu cắn cái 
gì thì chặt lắm, nhưng sức lực lúc mở miệng thì không lớn lắm đâu." 


Hoảng loạn cuống cuồng, Trác Mộc Cường Ba trước nay chưa từng bắt cá sấu lần nào còn trượt 
ngã oạch một cái, nào nghĩ ra cách khiến con quái này không thể hả miệng. Mắt thấy nó tỏ ra 
vô cùng hứng thú với hai chân mình, gã liền rụt chân lại, bật tung người lên, vừa hay đúng lúc 
con cá sấu há miệng bổ tới, kết quả là lúc Trác Mộc Cường Ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi 
đúng lên lưng nó. Gã chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức vươn đôi tau khỏe khoắn của mình xuống, ôm 
chặt miệng con vật, không cho nó mở miệng ra nữa. Con cá sấu liền bám chặt chân xuống đất, 
đuôi quẫu loạn xạ, vùng vằng định hất gã to xác trên lưng xuống, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã 
ôm được miệng nó, sao mà gã dám buông tay ra chứ. 


Hai bênđang giằng co, viên thánh thạch của người Kukuer lăn ra khỏi túi áo Trác Mộc Cường 
Ba rơi xuống đất, gã liền ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó, vừa hay gặp phải ánh mắt con cá sấu, 
chỉ thấy hai mắt con quái thú xấu xí ấy xanh lè, điệu bộ xem chừng rất không cam tâm. Trác 
Mộc Cường Ba thảm nhủ: giờ tao thắng thế, chẳng lẽ lại sợ mày chắc, dám trừng mắt hả! Hai 


Trang 411⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mắt gã cũng trợn trừng lên nhìn lại, con cá sấu đáng thương cũng chưa từng gặp thứ nào giống 
gã, mới đầu còn chuẩn bị làm một bữa ngon, không ngờ ngược lại còn bị đối phương giữ cho 
không mở miệng ra được, có lẽ trong lòng nó cũng đang thảm nghĩ: "Âu cha, đây là quái vật gì 
vậu! " Bị Trác Mộc Cường Ba trừng mắt lên nhìn, hai mắt con cá sấu trợn ngược, không ngờ lại 
ngất xỉu luôn. Lúc này bọn Trác Mộc Cường Ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét, những con 
khác vẫn đang thiu thiu ngủ, chứ chưa bị kích động tới. 


Trác Mộc Cường Ba thấy con cá sấu bên dưới đã ngừng nhúc nhích, tưởng nó giả chết, lại ôm 
một lúc nữa, tới khi Sean nói: "Nó ngất rồi, mau kiếm thứ gì buộc chặt miệng nó lại đi." Gã mới 
buông tay, cảm giác hai cánh tay vừa mỏi, vừa tê, rõ ràng là đã dùng sức quá độ. Trác Mộc 
Cường Ba nhặt lại viên thánh thạch, ba lô của gã đã bị đám ăn thịt người cướp mất, giờ chỉ còn 
lại mỗi viên thánh thạch nhét trong người này thôi. Gã đứng lên nhìn con cá sấu bụng ngửa lên 
trời, đầu ngoẹo hắn sang một bên, để mặc Sean lấu dâu mây buộc chặt miệng lại, lấu làm ngạc 
nhiên hỏi: "Sao lại ngất đi được nhỉ? " 


Sean buộc chặt miệng con cásấu, đề phòng nónổiđiên lên cắn người, rồi lại bảo Trác Mộc 
Cường Ba bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, sau đó mới giải thích: "Đừng nhìn cái miệng như cái 
chậu máu của nó mà sợ, thực ra bọn cá sấu này nhát gan lắm, nhất định phải quần cư mới dám 
càn quấy. Lực cắn của cái miệng nàu có thể lên tới mấy tấn, đớp một phát răng xuyên qua thiết 
bản dày hai centimet là thường, nhưng cơ thịt nó há miệng ra lại không phát triển lắm, một 
người đàn ông trưởng thành là có thể dễ dàng khiến nó không mở miệng ra được rồi, những 
người săn cá sấu đều lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chúng. Cá sấu mà không mở được 
miệng ra, thì khác gì hổ bị nhổ mất răng đâu, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi căng thẳng, lúc 
này phản ứng bản năng của sinh vật sẽ khiến nó giả chết ngất đi, giống như đà điểu lúc gặp 
nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát, ****#*#** ngỏng lên trời vậu. Cái nàu gọi là gạt mình gạt người. 
Nhanh nào, chúng ta vác nó về làm thịt ăn trước đã." 


Vậy là, con cásấu bịxuuên qua cành cây, nướng đến mỡ chảy ròng ròng. 


Một mùi hương khen khét lan tỏa, bốn người đều đói sôi cả bụng, nuốt nước miếng ừng ực. 
Sean vừa xoay xoay cành cây vừa nói: "Mặc dù cá sấu nhìn bề ngoài xấu xí vậy thôi, nhưng thịt 
ăn rất ngon, ở các nước như Australia, Thái Lan, thịt cá sấu đã trở thành món chính từ lâu rồi, 
làm được rất nhiều món khác nhau đấy nhé. Đuôi cá sấu nấu đông là món mà tôi tương đối 
thích, nếu bên trong đánh vào thêm hai quả trứng cá sấu thì hết sức hoàn mỹ.” 


Nhạc Dương liếm liếm môi thốt lên: "Ngửi thơm quá, không biết ăn thì ra vị gì nhỉ? " 


Sean đáp: "Gần giống thịt gàhay thịt bòấy, nướng lên thì vị giống bít tết hơn, nếu mang đủ gia vị 
thì tốt quá, cho chút hoa hồi, thêm rau thơm với mù tạc, à, cả ớt nữa, thế mới gọi là ngon chứ." 


Trương Lập nghe mà không chịu nổi, luôn miệng thúc giục: "Ăn được chưa vậu? Ăn được chưa 
vậy? li 


Sean xoay thêm một vòng nữa, mỉm cười nói: "Chưa được đâu, đây là thịt cá sấu hoang dã, ít 
nhất cũng phải nướng cho chết sạch lũ kí sinh trùng trong thịt thì mới ăn được, không giống 
trong nhà hàng, họ toàn dùng cá sấu nuôi, đối với việc trừ bệnh khuẩn và vi trùng đều hết sức 
nghiêm khác. Tôi còn nhớ ở Kenva, thổ dân bản địa cũng dùng một loại hương liệu đặc biệt 
trong rừng để hun thịt thú hoang, sau đó ướp thành thịt khô, vị cau mà chỉ hơi mặn, nhai sướng 
miệng lắm." 


Trang 412/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nói tớiđây lại làm Nhạc Dương nhớ tới thịt bò khô, anh chàng khốn khổ nuốt nước bọt đánh ực. 
Trương Lập cười hì nói: "Không ngờ anh lại nghiên cứu cả về nghệ thuật ẩm thực như vậy." 


Sean chỉcười điểm đạm, đáp: "Đối với một người du lịch, ăn món ngon đặc sản các vùng, tìm 
hiểu phong thổ nhân tình khắp nơi, thưởng thức phong cảnh tự nhiên, ba thứ này chính là 
hưởng thụ lớn nhất trên đường du lãm đó. Thông thường một người dịch chuyên nghiệp đều 
kiêm luôn cả nhà nghiên cứu ẩm thực, người mê mỹ thuật, rồi cả nhà nghiên cứu dân tộc học 
nữa. Vào thời khắc đói khát nhất, có thể ăn một bữa no thỏa thích, thể nào cũng có cảm giác đi 
chuyến nàu không uống chút nào, hô hô." 


Nhìn ba người nói cười vui vẻ, Trác Mộc Cường Ba chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, gã nhớ 
đến hai bộ lạc ăn thịt người. Lúc ăn thịt cá sấu, mọi người có thể nói nói cười cười, lúc bọn gã 
giết cá sấu, trong lòng cũng tràn ngập khoái cảm, thấy hưng phấn vô cùng vì sắp sửa có bữa ăn 
ngon. Nhưng xét về mặt bản chất, người và cá sấu đều là động vật, tại sao lúc thấu đám thổ dân 
ăn thịt người kia mổ bụng moi gan người sống, chia nhau ăn uống, gã lại cảm thấy buồn nôn và 
sợ hãi như thế; liệu có phải lúc đám thổ dân đó ăn thịt người, cũng nói nói cười cười, bình đầu 
phẩm chân như bây giờ họ ăn thịt cá sấu hay không. Từ ăn uống, con người được thỏa mãn nhu 
cầu cơ bản nhất, rồi còn phát triển ăn uống thành một thứ văn hóa, đối với cùng một loại thịt lại 
có nhiều cách làm khác nhau, điều hòa các loại mùi vị, sao cho thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của 
các giác quan. Nếu loại thịt đó đổi lại thành thịt người thì sao? Trác Mộc Cường Ba hết sức nghi 
hoặc, hôm đó khi nhìn thấy cảnh bộ lạc tế sống, toàn thân gã như rơi xuống hố băng, tứ chỉ 
lạnh buốt, tau chân run rấu, nhưng quá trình giết một con cá sấu và quá trình giết lợn mổ bò vốn 
hệt như nhau cơ mà, tại sao lúc đó gã lại sợ hãi đến vậy? Chỉ bởi vì người không ăn thịt người 
thôi sao? Không, người có ăn thịt người, không chỉ có bộ lạc ăn thịt người ở đâu, mà trong sách 
sử Trung Quốc cũng có ghi: "Những năm đói kém, dân không có ăn, đổi con mà thịt." Ý muốn 
nói, trong những năm mất mùa đói kém, người không có gì ăn, chỉ còn cách ăn thịt người mà 
thôi; người lớn khỏe mạnh có sức thì có quyền ăn lũ trẻ con không có khả năng phản kháng; 
nhưng họ lại không nỡ ra tay với con cái mình sinh thành nuôi dưỡng, vậy là các nhà liền đổi 
con cho nhau mà ăn, ăn thịt con người khác, trong lòng chắc cũng dễ chịu hơn nhiều. Thời xưa, 
chính quyền tàn bạo, xa hoa dâm dật cũng có nhiều chuyện ăn thịt người, chẳng hạn Trụ Vương 
đời Thương, đã giết chết con trai vị đại thần mà y hoài nghi bất trung với mình, làm thành thịt 
viên rồi bắt vị đó ăn, hay còn xẻ thịt vị đại thần ông ta cho là phản nghịch nấu canh, chia cho 
những người khác ăn. Nói cách khác, chuyện người ăn thịt người ngàn xưa đã bị cho là chuyện 
tàn bạo nhất, đáng sợ nhất rồi, nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người 
thôi... 


"Rắc, ” âm thanh vang lên trong rừng làmđứt đoạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba, 
dường như có khúc rễ cây nào đó bị thứ gì đụng gãy, bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu, song 
vẻ sợ hãi đã ngưng kết trên mặt. 


Trang 413/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 14 - Thằnh Phố Thần Thánh Của Người 
)AYA 


Đứng bên bờ vách núi, mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng thu cả trong tầm mắt, vô số đền thờ, 
cung điện, quảng trường thi đấu, trụ đá kủ niệm, mỗi kiến trúc đều đẹp tinh tế vô ngần, tất cả 
đều là tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, bảo tồn 
hoàn chỉnh nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Mawa cổ đại tới nau. Chúng nằm tản 
mát trong bóng câu, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng, bụi cát 
phủ trên di chỉ, không sao che giấu nổi lịch sử huy hoàng; cỏ hoang chốn hư phế đang kể lại 
câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. 


Con thú khổng lồ 


Nhạc Dương và Trương Lập nhặt ngay khẩu súng dưới đất lên với tốc độ nhanh nhất có thể, 
Trác Mộc Cường Ba và Sean cũng đứng bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào, Sean nhanh 
nhẹn cho thịt cá sấu đã nướng chín vào túi. Lại nghe tiếng "rắc rắc rắc" liên hồi, con vật đang lại 
gần tuyệt đối không thể nhỏ, bởi đây là âm thanh phát ra lúc nó cố len khoảng trống giữa các 
câu, đè cho rễ câu biến dạng nát bấy. Sean cảnh giác nhìn đống thịt cá sấu nát bấy dưới đất, 
thầm nhủ chẳng lẽ mùi máu tanh đã dẫn dụ loài thú lớn nào tới đây? 


"Binh! " Con thú khổng lồ trong bóng tối hình như bị kẹt cứng giữa hai cây đại thụ, có vẻ như 
đang muốn hất cả cây mà chưi qua. Nhạc Dương ném một câu pháo sang lại chỗ đó, cùng lúc 
hét toáng lên: "Nhìn cái gì kìa. AI Cá Sấu chúa! Là cá sấu chúa đấy! " 


Dưới ánh sáng lập loè, một cái miệng to như chậu máu đầy răng nhọn hoắt, cái đầu trông khá 
giống với đầu khủng long cổ đại kẹt giữa hai thân câu, đang vùng vằng muốn thoát ra. Trong lúc 
tra tìm tư liệu, bọn Trác Mộc Cường Ba từng đọc một bài báo kiểu chuyện lạ đó đấu, nói trong 
rừng nguyên sinh có một loài cá sấu thể hình siêu lớn, nhỏ hơn cá sấu khổng lồ thời tiền sử, 
nhưng phải to gấp đôi cá sấu thông thường, người địa phương gọi chúng là cá sấu chúa, nghe 
nói cũng là một loại biến chủng kỳ dị, giống như ếch máu hay ếch khổng lồ vậy. Giờ đâu, trước 
mắt bốn người là một con cá sấu to tới bất thường, riêng cái đầu thôi đã gấp đôi con cá sấu họ 
vừa làm thịt rồi, dù ánh sáng không chiếu tới phía sau hai gốc cây, nhưng từ tỷ lệ cái đầu cũng 
đoán được, đây chắc chắn là một con cực lớn, chiều dài phải chừng năm mét trở lên. 


Trương Lập và Nhạc Dương nhân lúc con cá sấu khổng lồ còn chưa xông qua được khe kẹt giữa 
hai gốc câu, nổ súng xạ kích, nhưng đạn bắn vào da con quái, chỉ nghe "cạch cạch" rồi bật cả ra 
ngoài. Con cá sấu nổi cơn điên, dùng hết sức chen mạnh, không ngờ đã chen cả nửa thân ra 
khỏi chỗ kẹt, xem ra nửa thân sau cũng sắp thoát ra tới nơi, Sean vội kêu lên: "Chạy maul " 


Bốn người vừa ăn được một nửa, đã lại buộc phải bắt đầu tập chạy bộ nhảy vào trong rừng luôn. 


Con cá sấu chúa kia lao vụt qua vùng ánh sáng, bốn chân guồng như máy, tưởng như muốn bau 
lên khỏi mặt đất, tốc độ nhanh tới kinh người, thể hình quả nhiên dài khoảng năm mét, cái 
miệng đầu răng nhọn lởm chởm kia ước chừng chỉ cần một phát là có thể nuốt nguyên cả một 
người sống. Nhạc Dương thấy ánh lê thấp thoáng, liền rú lên: "Xem kìa, nó đang khóc, chắc là 


Trang 414/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta xơi mất con của nó rồi! " Trương Lập quát: "Bớt chút sức lực chạy nhanh lên, tôi thấu 
quá nửa là tại nó ngửi thấu hormone nam tính trong người Cường Ba thiếu gia nên mới mò tới 
đấy." 


Nhạc Dương vừa chạy vừa chửi bới: "Ông Trời chết toi, rừng rậm chết toi, chết toi" Trương Lập 
hỏi: "Liên quan gì tới ông Trời? " Nhạc Dương nói: "Nếu không phải trận mưa đó thì làm gì có 
lũ, nếu không có lũ thì chúng ta làm sao bị cuốn tới chỗ này, nếu không phải ở đây thì chúng ta 
là gì đến nỗi phải vào khu rừng đáng sợ này, nếu không vào đây làm sao chúng ta đụng phải lũ 
quái vật này anh nói đi, chẳng lẽ không trách được ông Trời à? " Trương Lập lắc đâu: "Nếu nói 
như vậy thì không đúng rồi, nói theo kiểu của cậu, nếu không có lần huấn luyện này sao chúng 
ta phải đến cái chỗ đáng sợ này chứ, muốn trách thì phải trách giáo quan ấy." Nhạc Dương nói: 
"Không sai, giáo quan đúng là đồ ác qui! " 


Sean thì không hiểu hai người nói gì, Trác Mộc Cường Ba trong đầu đang căng thẳng tính toán: 
cứ theo tốc độ này, sớm muộn gì cũng bị nó bắt kịp, bốn người chạy liên tục cả đêm, thể lực còn 
chưa kịp hồi phục. Nếu nói sinh vật này có linh tính hay dựa vào dấu vết mùi vị gì để phán đoán 
đồng loại đã bị hại, nói thế nào thì cũng sẽ tìm tới gã, đâu cần phải hụ sinh vô ích làm gì, nếu 
chạy vòng qua chỗ cây rừng mọc dày đặt hơn, con quái vật không chui qua được, có lẽ là sẽ 
thoát. Chủ ý đã quyết, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên chuyển hướng rẽ sang trái, kêu lên trong 
ánh mắt kinh hoảng của ba người còn lại: "Tách ral Chạy vào chỗ nào có nhiều cây ấy! " 


Sean hét lớn: "Không thể tách ra được! Không tách được! " Trác Mộc Cường Ba mặc kệ Sean, 
ra sức vung vấu ống pháo sáng trong tay. Quả nhiên con cá sấu chúa kia vẫy mạnh đuôi, quật 
cho rễ câu xung quanh gãy nát kêu "răng rắc", rồi chuyển hướng đuổi theo gã. 


Trác Mộc Cường Ba gắt lên: "Đừng chạy theo, các anh đi trước đi, tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi 
nói ” 


"Xem chưa, tôi nói đúng rồi còn gì." Trương Lập nhìn con cá sấu chúa đuổi theo Trác Mộc 
Cường Ba, miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt, hậu 
quả của việc bị con quái đó bắt kịp, ai cũng đều biết cả. Nhạc Dương cũng nghĩ hệt như Trương 
Lập, liền tức khắc đuổi theo sau con cá sấu, Sean cũng theo sát phía sau. Vì con quái có thể 
ngoảnh đầu lại đớp bất cứ lúc nào, ba người chỉ dám chạy xa xa phía sau, không dám lại gần. 
Vừa chạy được một lúc, Sean ở phía sau bỗng nhiên giơ tay ra, kéo cổ áo Trương Lập và Nhạc 
Dương lại. Trương Lập kêu toáng lên: "Làm cái gì vậu? " Nhạc Dương cũng hỏi: "Chuyện gì thế? 


Hj 


L 


Chỉ thấy dưới ánh sáng ma giê, gương mặt trắng bệch của Sean ánh lên sắc xanh, lo ngại nói: ' 
Không ngửi thấu gì à? " 


Trương Lập híc mạnh một cái, chau mày nói: "Tanh quá, chẳng lẽ ở đâu có cá chết à? Mùi tanh 
quá đi.” 


Sean trầm giọng nói: "Mùi tanh này các anh đã xem một bộ phim, tên là Anaconda chưa? " Anh 
ta đột nhiên đổi chủ đề 


Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì đã đáp ngay: "Xem rồi, phim thảm họa phải không, sợ ra phết, 
thực ra làm gì có loại rắn nào to thế chứ. Hả? Sao anh tự dưng hỏi câu này vậy? ” 


Trang 415/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean nhìn chằm chằm xuống đất: "Nếu tôi nói cho các anh biết, đó là thật thì sao? ” 


Trương Lập mỉm cười, nói: "Làm gì có chứ, trănkhống lồ! " Nói tới đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra 
chuyện gì đó. Sean làm dấu chữ thập trước ngực, lầm bẩm nói: "Chúng ta cầu nguyện cho 
dohnson đi! " 


Trác Mộc Cường Ba giở hết bản lĩnh, leo lên nhảy xuống, chỉ nhằm vào chỗ nhiều cây mà chạy, 
cuối cùng ánh lửa phía sau cũng không chạy theo nữa, gã thầm thở phào một hơi. Nhưng con cá 
sấu chúa khổng lồ kia thì cứ bám chặt không chịu buông tha, mỗi lần gặp phải khe hẹp cản trở, 
nó lại vòng qua đuổi tiếp, các bụi câu nhỏ thấp thì xông thẳng qua luôn, giống như một chiếc xe 
tăng đang càn quét trong khu rừng vậy. Cây cổ thụ phía trước có một nhánh mọc chéo chéo 
xuống đất, giống như bắc một cây cầu dốc hướng thẳng lên cây vậy. Trác Mộc Cường Ba cả 
mừng, vì câu ở đâu đều rất to nên không thể trèo lên được, giờ tự dưng có đường tắt, gã liền lập 
tức chạy vù lên, trong lòng thầm nhủ con cá sấu kia quá nặng nề, quá nửa là không thể lên theo 
được, dù có lên được chăng nữa, với thể hình to lớn như thế, ở trên câu nó cũng không thể 
muốn làm gì là làm được. 


Cành cây đó ban đầu hơi nhỏ, càng lên cao thì càng lớn, Trác Mộc Cường Ba chạy lên được một 
nửa, dưới chân đã chẳng khác gì mặt đường bằng phẳng rộng một mét, nhưng càng lên cao thì 
cành cây lại càng ẩm ướt, ngược lại còn khó đi hơn. Trác Mộc Cường Ba dùng cả chân lẫn tay, 
nửa bò nửa chạy, được nửa đường thì bị trượt chân, gã vội vàng ôm cả người vào đó, người sang 
trên tau rơi xuống đất, hồi sau, bên dưới mới vang lên tiếng ống pháo sáng chạm đất. Trác Mộc 
Cường Ba nghiêng đầu nhìn thử, thấu mình đã cách mặt đất chừng hai ba chục mét, tán cây trên 
đầu phản xạ ánh trăng nên cũng lờ mờ nhìn thấy, vài tia sáng xuyên qua cành lá, rải xuống 
những đốm bàng bạc. Bỗng nhiên thân cây khổng lồ ấu rung lên, ngoảnh mặt quan sát, chỉ thấy 
bóng đen to tướng đó đang chảm chậm bò lên, không ngờ móng vuốt của con quái vật lại găm 
được vào thân cây như móc sắt, ngược lại còn leo lên nhanh hơn cả Trác Mộc Cường Ba. Gã 
không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đành gia tăng tốc độ bò tiếp lên trên, bất chợt, cành cây phía 
trước gã hình như nhúc nhích, Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng mình bị hoa mắt, đúng lúc ấu, 
một cơn gió tanh thổi tới, thân cây phía trước Trác Mộc Cường Ba bất ngờ dựng đứng lên, lộ rõ 
bản mặt của nó dưới ánh trăng! 


Trác Mộc Cường Ba nín thở, trợn tròn mắt lên, đờ đẫn ngắng đầu, ngây ra nhìn con hung thú 
trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt, chỉ thấy thân hình khủng khiếp của nó đang ngồn 
ngộn dưới ánh trăng, đôi mắt to như đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào người gã, cái miệng 
phả ra hơi tanh thối lè lè lưỡi, nó là thứ có thể khiến mọi sinh vật khác dâng lên cảm giác sợ hãi 
tự nhiên, đồng thời cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở đại lục Nam Mỹ này. 


Anaconda, trăn khổng lỏ Nam Mỹ, là cá thể có hình thể lớn nhất trong các loải động vật họ rắn, 
một con Anaconda trưởng thành bình quân dài hơn mười mét, bảo nó to hơn cái thùng nước thì 
cũng không quá đáng chút nào, đâu mới là thợ săn siêu cấp của rừng già. Sức mạnh của báo 
châu Mỹ khiến nó trở thành tượng trưng của vương quyền ở Nam Mỹ, còn Anaconda loài vật với 
ưu thế vượt lên tất cả này đã trở thành tượng trưng cho thần quyên cổ nhân sùng bái nó, 
Anaconda, là chung cực của mọi sức mạnh, khả năng của con người không thể so sánh được. 
Đây là tên thợ săn quen thới ôm cây đợi thỏ, nó có thể ở nguyên một chỗ mấy tháng liền không 
ăn không uống, nếu có con mồi nào đi qua phạm vi khống chế, nó sẽ không chút do dự mà 
cuộn lấu, rồi lợi dụng ưu thế tuyệt đối vẻ thể hình của mình, dù con mỗi có lớn thế nào cũng 
nuốt trọn, rồi lại ẩn đi, mấy tháng sau không cần ăn uống. Loài sinh vật đáng sợ này, cả bọn báo 


Trang 416/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


châu Mỹ gặp phải cũng không thể không nhượng bộ lui bước. 


Trác Mộc Cường Ba bị kẹt giữa cành cây, phía trước là ánh mắt tà ác của con trăn khổng lỗ 
Nam Mỹ đang nhìn món điểm tâm tự dưng đưa tới tận miệng; sau lưng con cá sấu chúa đã hoàn 
toàn chặn mất đường lui, cái miệng đầy răng lởm chởm ấy thâm chí còn to hơn cả con mãng xà 
kia nữa; giờ chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng chỗ này cách mặt đất tới hai ba chục mét, khác gì 
toà nhà mười tầng đâu. Trác Mộc Cường Ba cơ hồ muốn ngất xỉu, gã vỗ vỗ khắp người, tìm xem 
có thứ gì dùng được không. Cuối cùng, gã cũng rờ được con dao găm của Trương Lập, chuyện 
đã đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách đánh liều một phen mà thôi. Thân thể to lớn của con 
trăn Nam Mỹ từ trên không bổ tới, còn con cá sấu chúa kia cũng bật mình vọt lên, ngoác cái 
miệng to như chậu máu 


Trác Mộc Cường Ba cẩm chắc con dao trong tay, thầm cầu nguyện trong đầu, rồi nghiến răng 
lăn tròn một vòng xuống bên dưới cành cây, đồng thời vung tau đâm mạnh con dao lên trên, 
dùng hết sức lực cắm ngập cả con dao vào cành cây đó. Lưỡi dao găm sắc bén hơi trượt xuống 
dưới, cuối cùng cũng giúp Trác Mộc Cường Ba trụ lại. Cùng lúc ấy, một tiếng “bình” vang lên, 
con trăn khổng lồ và con cá sấu chúa kia đã húc thẳng vào nhau, hai con quái thú cùng phẫn nộ 
gầm ghè, con trăn quấn vào, thân thể co chặt, lập tức làm con cá sấu kia rống lên; cá sấu chúa 
cũng không chịu kém, tứ chi chĩa ra ngoài điên cuồng cào cấu cào vùng da bụng mỏng nhất của 
con trăn. Hai con thú dữ quấn chặt vào nhau, lăn nửa vòng rồi rơi thẳng xuống dưới. Độ cao nàu 
với con người thì khó mà thoát chết, song với hai con thú khổng lỏ này lại chẳng gây ra bất cứ 
tổn thương nảo, mà ngược lại còn làm chúng quấn chặt vào nhau hơn. Trác Mộc Cường Ba khó 
khăn lắm mới leo trở lại được cành câu xiên chéo ấy, bàn tay vẫn còn hơi run run. Lúc nàu gã 
mới sực nhớ ra, hai loài nàu vốn đã có thâm thù truyền kiếp, trăn Nam Mỹ còn nhỏ rất dễ bị cá 
sấu xơi tái, còn lúc chúng lớn lên rồi, liền quay trở lại bắt cá sấu ăn, mối thù này, chẳng biết đã 
có từ mấy vạn năm trước rồi. 


Không dám ở lại lâu, nhân lúc hai con quái thú còn đang quần thảo, Trác Mộc Cường Ba vội 
vàng leo xuống bỏ chạy thục mạng, giờ đã biết trên cây có loại sinh vật đáng sợ này, có nói gì gã 
cũng không dám leo lên nữa rồi. Lại một lần mất đi nguồn sáng, trong bóng tối cũng không thấu 
ánh đèn của bọn Nhạc Dương, Trương Lập, mới vòng vòng mấy lượt, Trác Mộc Cường Ba đã 
nhận ra, gã đã lạc đường. Cây cối trong rừng đều rất lớn, nhiều nơi buộc phải đi vòng qua mới 
được, cộng với hơi nước mù mịt khiến cảnh vật trước mặt đều mông lung, vòng qua vòng lại, căn 
bản không thể biết mình đang ở chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường Ba nắm chắc con dao, công cụ 
phòng thân duy nhất của gã lúc này, đến giờ gã mới hiểu được, tại sao khu rừng này lại tĩnh lặng 
như vậy, có bọn thợ săn siêu cấp này tiểm phục bên trong, thử hỏi còn loại động vật nào dám 
tiến vào đâu nữa chứ. Đêm tối, mệt mỏi, đói khát, nhưng lại không dám nhắm mắt vì sợ hãi, giờ 
thì gã chỉ còn lại một mình, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba cảm thấy bất 
lực đến thế. Trên thương trường, trong những khu rừng khác, gã đã biết sợ là gì đâu? Nhưng giờ 
đâu, trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ nàu, mỗi sinh vật đều có thể đẩu gã vào chỗ chết. Khi những 
cảm xúc bất an và nơm nớp lo sợ đó trào dâng, Trác Mộc Cường Ba chợt cảm thấy, gã cần được 
giúp đỡ, dù chỉ là một người để nói chuyện thôi cũng tốt lắm rồi. Cảm giác này thật hệt như hai 
mươi năm về trước, mở mắt trân trân ra nhìn người thân nhất bị kẻ khác bắt đi, nằm trên mặt 
đất băng lạnh, cố nhịn cơi đau bụng, lúc đó, trong lòng gã cũng vang lên một âm thanh run rấy: 
ai đến giúp với, ai đến giúp tôi vớiÏ 


Con người ai chẳng lớn lên trong vòng tau bảo vệ của mẹ cha, sống thì hoạt bát, chết thì cứng 


Trang 417/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đò, những người bề ngoài kiên cường mấy chăng nữa thì nội tâm cũng chỉ như con ốc sên núp 
kín trong vỏ, lúc nào cũng hoang mang lưỡng lự, chẳng ai tránh được. Đời người lúc nào cũng có 
quá nhiều trắc trở, cuối cùng bao giờ cũng có một khó khăn không thể vượt qua, không ai vượt 
qua được. Rượu mạnh chỉ có tác dụng tê liệt thần kinh, không phải tinh thần; khi khó khăn vượt 
quá cực hạn chịu đựng, ú chí của con người ắt sẽ sụp đổ. Nếu nói đây là một khảo nghiệm, vậu 
thì Trác Mộc Cường Ba cho rằng vậy đã là quá đủ rồi, gã không muốn tiếp tục khảo nghiệm 
thêm một chút nào nữa, tất cả chuyện này đã vượt quá phạm trù khảo nghiệm, thuần tuý chỉ là 
giày vò hành hạ, đàu đoạ của thể xác lẫn tinh thản. Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ không cảm cự nổi, 
thể lực, ý chí, tinh thân đều đã tới cực hạn chịu đựng, bao nhiêu áp lực sinh tồn đè nén, làm gã 
đã không sao thở nổi. 


Trác Mộc Cường Ba tựa như một kẻ lữ hành trong sa mạc bị mất nước, lê đôi chân nặng như 
đeo chì tiếp tục tiến lên. Khu rừng tĩnh mịch ẩn chứa những uy hiếp chí mạng, xung quanh chỉ 
có bóng đêm vô cùng tận, mỗi tiếng động nhỏ vang lên đều khiến trái tim gã không thể kiểm 
chế mà đập như điên cuồng mấy phút liền, nơi đâu đúng là một vùng đất ma quỷ. Trác Mộc 
Cường Ba không còn đi nổi nữa, gã dựa vào một thân cây ướt rườn rượt nghỉ ngơi, ra sức hất 
nước lạnh lên người mình. Nếu như vậy còn không hết buồn ngủ, gã sẽ dùng dao rạch da ra, 
đau tới thấu xương, chỉ có cơn đau mới đuổi được cơn buồn ngủ; chỉ có không ngủ, gã mới có hụ 
vọng sinh tồn. 


Gã không biết mình đã đi như thế bao lâu, bóng đêm trải ra vô tận, dừng một chút, rồi lại tiếp 
tục tiến lên phía trước, gã ngẩng đầu nhìn trời, chút ánh sáng mờ mờ lấp ló qua cành lá chứng tỏ 
giờ vẫn là đêm, vẫn chỉ có ánh trăng. Trác Mộc Cường Ba ngầm tự hiểu, giờ muốn gặp lại bọn 
Sean và Trương Lập, Nhạc Dương, hụ vọng thật quá mong manh, muốn ra khỏi khu rừng này, 
sợ rằng cơ hội còn mong manh hơn bội phần. 


Bỗng một tiếng "soạt" vang lên, trong bụi câu phía trước lại xuất hiện một con trăn khổng lô to 
bằng người. Trác Mộc Cường Ba lúc này lòng nguội ý lạnh, ở nơi thế này gặp phải con quái vật 
như vậy, cả sức lực bỏ chạy cũng tiết kiệm được luôn, gã thầm nhủ: "Cuối cùng vẫn không thoát 
khỏi đây được rồi." Con trăn Nam Mỹ dài cả chục mét kia lúc này còn cách Trác Mộc Cường Ba 
chừng ba chục mét, như một mũi tên, thân hình uốn èo đã bổ về phía gã, tốc độ kinh người. 
Trác Mộc Cường Ba nhắm nghiền mắt lại chờ đợi, chợt nghe một tiếng động lớn, mở mắt ra 
xem, thì thấu con trăn kia đang lăn lộn dưới đất, trong đêm tối nhìn không được rõ lắm, nhưng 
chất dịch nhầy dinh dính của nó thì đã phun đầy người gã, tanh hôi khủng khiếp. Trác Mộc 
Cường Ba không dám tin mình lại mau mắn tới vậu. Con trăn kia lăn lộn một lúc rồi nằm im bất 
động, xem ra là do máu đã chảy hết. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận nhích lên, dưới chân không 
biết giẫm phải thứ gì liền té bổ nhào xuống, thò tay ra sờ thử chỉ thấu vừa dính vừa mềm, con 
trăn lớn kia không ngờ bị rạch toác cả bụng, bao nhiêu thứ bên trong chảy hết cả ra ngoài. Trác 
Mộc Cường Ba đứng lên, mượn ánh trăng yếu ớt quan sát, quả nhiên dưới đất thấy có anh sáng 
loé lên, nửa lưỡi dao sắc lềm dựng đứng trên mặt đất, lộ lên trên chừng ba mươi centimet, vừa 
rồi con trăn bò trườn dưới đất, lưỡi dao lạnh lẽo này đã không chút khách khí rạnh đôi phần 
bụng nó ra. Trác Mộc Cường Ba không đụng tới lưỡi dao đó, kiểu chuôi dao này vốn là kỹ thuật 
chỉ có những thợ săn cực kỳ lão luyện mới biết sử dụng, rắn có đường của rắn, cáo có vết của 
cáo, những thợ săn trong rừng sâu núi thắm thường nói với nhau như vậy. Chôn lưỡi dao trên 
đường rắn thường bò qua, có thể giết rắn trong vô hình, không ngờ trong rừng này không chỉ có 
người, lại còn có cả bẫu rập do con người bố trí. Mạng gã chính là do người thợ săn vô danh kia 
cứu về, Trác Mộc Cường Ba cười khổ một tiếng, trong màn sương phía trước chợt thấp thoáng 


Trang 418/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một bóng ảnh, không hiểu lại là gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đứng nguyên tại chỗ như lão tăng 
nhập định, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía có âm thanh truyển tới kia. 


Bỗng nhiên có tiếng gió nổi lên phía trái, Trác Mộc Cường Ba rùn người né tránh, đồng thời đá 
tạt ra sau một cú, chỉ một động tác này là gã đã biết đồi phương là người, bởi chỉ có con người 
mới có thể lặng lẽ vòng ra sau lưng kẻ địch trong thời gian ngắn như vậy, mà đòn vừa tấn công 
gã ban nãvlà tiếng gió của bàn tay tạt ral Người kia đột nhiên biến chiêu, chặt xuống đùi Trác 
Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh hãi, phản ứng như gã đã là hiếm có rồi một 
cước này vừa nhanh vừa ổn, người khác khó lòng cản nổi, hơi nghiêng người rồi tung chân đá ra 
luôn, dù đối phương có giỏi thì gã cũng vẫn kịp quay đầu lại đối mặt với y, nhưng kẻ tập kích nàu 
rõ ràng là tài cao hơn gã một bậc, không ngờ nửa đường vẫn biến chiêu được. Trác Mộc Cường 
Ba rụt chân về, đột nhiên xoay dao găm đâm ra, cùng lúc ấy cũng chớp cơ hội quay đầu lại. 
Đúng vào khoảnh khắc đó, người kia cũng ung dung bắt lấu cổ tay gã, hơi dùng sức vặn một cái, 
dao găm lập tức rời tau, kế đó là một đòn chặt nhằm tới cổ họng gã. Trác Mộc Cường Ba bị giữ 
cổ tau, hơn nữa còn bị cầm đúng chỗ hiểm, có thể nói là hoàn toàn không thể phản kích, trong 
lúc cuống cuồng, gã chỉ kịp hét lên: "Á La thượng sư! " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ thấu cổ họng hơi nhói đau, bàn tay đối phương đã dừng sững lại cách cổ 
họng gã chưa đầy một centimet. Tiếp sau đó, bên tai gã cũng vang lên giọng hơi khàn khàn của 
lạt ma A La: "Cường Ba thiếu gia, sao câu lại ở đây? " 


Trác Mộc Cường Ba thực ra cũng không nhìn rõ người mới xuất hiện là ai, chỉ thấy cái đầu trọc 
phản chiếu dưới ánh trăng, đành đánh liều một phen. Ngay từ đầu gã đã biết, năng lực cận 
chiến của người nàu cao hơn mình rất nhiều, gù không phải lạt ma Á La, nghe gã nói vậu, nói 
không chừng cũng sẽ hỏi cho rõ rồi mới ra tay hạ sát thủ cũng nên. Trác Mộc Cường Ba sờ sờ 
cổ họng vẫn còn đang đau, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như người chết đuối vớ được 
phao, nhất thời chẳng nói được tiếng nào. 


Chuyến đi của lạt ma Á La 


Lạt ma Á La cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, hai tay trống không, quần áo rách rưới, 
nhưng tỉnh thần thì có vẻ tốt hơn Trác Mộc Cường Ba nhiều. 


Dăm câu ba điều, Trác Mộc Cường Ba kể vắn tắt lại cho lạt ma Á La những chuyện gặp phải 
trong hơn mười ngày qua bằng lời lẽ đơn giản nhất. Lạt ma Á La vừa nghe, vừa lột da con trăn, 
lấy dao lóc chỗ thịt rắn mềm nhất ra ăn sống tại chỗ, còn chia phần cho Trác Mộc Cường Ba 
nữa. Nhưng Trác Mộc Cường Ba vừa ngửi thấy mùi tanh đó là muốn nôn oẹ, nói thế nào cũng 
không nuốt trôi. Lạt ma Á La nhắc nhở: "Cường Ba thiếu gia, con người ở trong hoàn cảnh cực 
cùng, cái gì cũng phải ăn hết. Đây là đồ ăn thượng hảo hạng đó, cũng là hụ vọng duy nhất đảm 
bảo cậu sẽ tiếp tục sống, cả chuyện nàu mà cậu cũng không làm nổi, thì làm sao mà đi tìm Bạc 
Ba La, làm sao mà đi tìm Tử Kỳ Lân hả? " 


Lạt ma Á La nói vậu, Trác Mộc Cường Ba nghĩ lại cũng thấy đúng, cả Sean còn có thể ăn nhện 
để sống, tại sao gã lại không thể chứ? Nghĩ đoạn, gã không nói lời nào, đón lấu một miếng thịt 
lưng trăn, tau xé miệng nhai nuốt ừng ực, mới đầu dạ dày sôi lên ùng ục, sau khi cố ép cảm giác 
muốn nôn đó xuống, dần dần cũng thấy thịt trăn nàu không khó ăn cho lắm. Hai người ngồi 
luôn đó, vừa ăn vừa nói chuyện mình gặp phải trên đường. 


Hầu hết những gì Trác Mộc Cường Ba kể, lạt ma Á La đều không lưu tâm lắm, có điều khi gã kể 


Trang 419/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tới bộ lạc Kukuer, ông bắt đầu lưu tâm, hỏi cặn kẽ về tập quán sinh sống, tình tiết trong lễ tế của 
người Kukuer, căn vặn kỹ càng nhất là về bài sử ca kia. Chỉ tiếc thứ Trác Mộc Cường Ba nhớ ít 
nhất lại chính là bài ca đó, lạt ma Á La lắc đầu không thôi, hồ như cảm thấy hết sức tiếc nuối vì 
mình không được đến thôn làng của người Kukuer vậu. 


Khi Trác Mộc Cường Ba kể tới đoạn lũ chó trong bộ lạc Kukuer đều không sủa, người kể vô Ú, 
nhưng người nghe lại có tâm, hai mắt lạt ma Á La sáng bừng lên, không khỏi mỉm cười. Hành 
động kỳ dị của vị lạt ma thường ngày ít nói chẳng cười này tự nhiên không thể thoát khỏi ánh 
mắt của Trác Mộc Cường Ba, gã không kìm được buột miệng hỏi: "Có phải thượng sư biết 
chuyện gì rồi không? " 


Lạt ma Á La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, đoạn hỏi ngược lại: "Nói tới chó, Cường Ba 
thiếu gia lớn lên ở quê hương chó ngao, chắc hẳn cũng đã nghe không ít truyền thuyết liên quan 
tới chiến ngao rồi chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba lại gật gật đầu tiếp. 


Lạt ma Á La hỏi tiếp: "Vậu xin hỏi Cường Ba thiếu gia, câu có biết chiến ngao có một đặc điểm 
là gì không? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra, truyền thuyết về chiến ngao thì gã đã nghe không ít, nhưng 
phương pháp bồi dưỡng huấn luyện chiến ngao thì đã thất truyền từ lâu, giờ trên toàn thế giới 
cũng chẳng có con chiến ngao nào cả. Trác Mộc Cường Ba từng mời các chuyên gia huấn luyện 
chó tới huấn luyện cho lũ ngao ở cơ sở của gã, song đám to xác ấy tính cách hết sức quật cường, 
vẫn chẳng biết sợ gì cả, không dập đầu vào tường thì không quay đầu, mà đập đầu vào tường rồi 
cũng không chịu quay đầu, còn chiến ngao trong truyền thuyết thì không phải vậy, nó nhanh 
nhạy, thông minh, có thể phán đoán tình huống trong lúc nguy cấp nhất, dùng phương pháp có 
hiệu quả nhất để cứu chủ. Nhưng còn đặc điểm của chiến ngao, ngoại trừ thông minh đặc biệt 
ra, Trác Mộc Cường Ba quả thực không nghĩ ra còn gì khác nữa, cả lại, chuyện này và chó của 
người Kukuer nuôi không sủa có liên quan gì với nhau chứ? ” 


Lạt ma Á La điềm đạm nói: "Một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn, cả đời cũng không sủa tiếng 
` Hj 
nào. 


"Cáicái gì hả? " Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe được chuyện này, chiến ngao 
không sủa? Gã cười khổ nói: "Tôi không hiểu ý thượng sư lắm." 


Lạt ma Á La nói: " Không sai đâu, cách huấn luyện chiến ngao cổ đại đã thất truyền, nhưng 
Cường Ba thiếu gia, cậu đã bao giờ nghe thấy trong truyền thuyết nào nhắc đến chuyện chiến 
ngao gào rú hay sủa ẩm ï chưa? Chiến ngao sở dĩ có thể trở thành chiến ngao, tượng trưng cho 
bách chiến bất bại, chính là vì có khả năng chúng là loài chó ám sát duy nhất trên thế giới nàu. 
Như cậu biết đấy, chó ngao có thể hình khoẻ mạnh cao lớn, chạy ào ào như gió, sức khoẻ như 
trâu, móng sắc như hổ báo sư tử, vốn đã là giống chó xuất chúng trong các loại chó, chỉ với ưu 
thế về thân thể, người ta cũng có thể liệt nó vào hàng đại sư chiến đấu rồi. Có điều, một con 
chiến ngao đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không giống như vị tướng quân chiến thắng trở về, hau võ sĩ 
quyền Anh vừa vô địch, bước đi huênh hoang cao ngạo, điệu bộ như coi thường cả thiên hạ đâu. 
Thực tế hoàn toàn ngược lại, chiến ngao được huấn luyện thành thục, nó sẽ thu mình lại, ẩn 
giấu nanh vuốt, ánh mắt cũng không hung ác tàn bạo, nó sẽ cúi gằm đầu xuống, tai cụp che 
mắt, trông như một con chó bình thường hoàn toàn không có gì nguy hiểm vậy. Thậm chí khi 


Trang 420/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kẻ thù lại gần, nó còn làm ra vẻ mệt mỏi lười nhác, nằm ườn ra đất ngủ khò khò, kỳ thực là 
đang ngấm ngầm tính toán khoảng cách giữa mình và kẻ địch, chỉ cần kẻ đó bước vào phạm vi 
công kích, chiến ngao sẽ như một con rắn độcvù." Nói tới đây, lạt ma Á La chặt tay về phía 
trước, phát ra một tiếng "vù'. 


Trác Mộc Cường Ba không kiểm chế được tự lùi về phía sau một bước, phảng phất như cổ họng 
mình đã bị con thú hung mãnh ấy cắn trúng. Chiến ngao không sủa, đích thực đây là lần đầu 
tiên gã nghe nói đến, không khỏi có chút đờ đẫn thần người ra. Đặc biệt là câu "chiến ngao sở 
dĩ trở thành chiến ngao, chính là vì chúng là loài chó ám sát", làm gã cực kỳ chấn động, đó khác 
gì một người vốn đã là cao thủ tuyệt thế, lại chuyên đi ám sát, thử hỏi có chuyện gì đáng sợ hơn 
nữa đây chứ. 


Lạt ma Á La không biết Trác Mộc Cường Ba nghĩ gì, lại nói tiếp: "Tại sao chỉ có truyền thuyết 
một ngao giết mười sói, một ngao đấu ba hổ, mà các loại chó khác không làm được? Đó chính là 
vì chiến ngao rất tinh thông thuật ám sát, chúng biết tiểm phục ẩn nấp giống bọn hổ báo, lặng 
lẽ chờ đợi kẻ địch xuất hiện; chúng còn rải hơi mùi của mình khắp chiến trường để làm hỗn loạn 
quân địch, còn chính chúng lại dùng mùi của một số thực vật hoặc động vật khác để che lấp 
hoàn toàn mùi của mình đi; chúng đớp một phát là nhằm ngay cổ họng kẻ thù, coi trọng một 
đòn chí mạng với tốc độ nhanh nhất, sau đó kéo xác kẻ thù ra chỗ dễ nhìn để dẫn dụ bọn khác 
hiện thân. Khi đối mặt với kẻ địch đông hơn, chúng sẽ dựa vào vêu cầu trên chiến trường mà 
phán đoán xem nên tấn công kẻ mạnh nhất hay yếu nhất, uy hiếp kẻ thù, phân hoá kẻ thù, dẫn 
dụ kẻ thù. Chúng giống như những nhà chỉ huy am hiểu chiến thuật, vừa có thể hợp lực tác 
chiến, cũng thiện nghệ hơn đơn đả độc đấu. Chiến ngao được huấn luyện đặt biệt có thể trèo 
lên cây, lặn dưới nước, phân biệt được những mùi mờ nhạt nhất trong không khí, truy kích kẻ 
địch ngoài trăm dặm. Có thể nói thế này, phóng mắt nhìn khắp loài chó, chỉ có chiến ngao, mới 
có thể đối phó được chiến ngao mà thôi." 


Lạt ma Á La nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cơ hồ như nhớ lại gì đó, than rằng: "Nhớ năm đó, 
thời cương triều Thổ Phồn còn lớn mạnh nhất, từng có một quân đoàn như thể, mỗi chiến sĩ 
đều có một con chiến ngao phối hợp, quân đoàn ấy, đã trở thành huyền thoại bất bại trên chiến 
trường. Cũng chính vì đám chiến ngao đó hành động trong đêm, hễ đánh là thắng, nên mới trở 
thành trợ lực rất lớn trong rất nhiều truyền thuyết về thần phật. Còn Tử Kỳ Lân mà Cường Ba 
thiếu gia muốn tìm kiếm, chính là một trong nhiều phiên bản truyền thuyết về chiến ngao đó 
thôi." 


Trác Mộc Cường Ba ngây ra một hồi lâu mới định thần lại được, đúng là gã đã nghe không ít 
truyền thuyết liên quan tới chiến ngao, nhưng truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết, chứ nói 
rành mạch rõ ràng như lạt ma Á La, phảng phất như đã tận mắt trông thấu thì mới là lần đầu 
tiên. Còn trận đại chiến chiến ngao ngàn năm về trước, lại càng khiến tâm tư Trác Mộc Cường 
Ba miên man bất định. "Sao thượng sự biết nhiều chuyện về chiến ngao vậy? " Trác Mộc Cường 
Ba hỏi. 


Lạt ma Á La mỉm cười đáp: "Trong những kinh điển mà ta tiếp xúc, có rất nhiều đoạn miêu tả 
cảnh tượng chiến ngao chiến đấu, vì vậu, hiểu biết của ta về chiến ngao, có lẽ nhiều hơn trong 
truyền thuyết một chút." Nói tới đây, trong lòng ông bỗng dâng lên một nỗi bị thương: "Quân 
đoàn bất bại trong truyền thuyết, rốt cuộc tại sao các người lại biến mất trong lịch sử? Giờ đâu, 
các người đang ở nơi đâu? ” 


Trang 421/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba chợt liên tưởng đến người Kukuer, không kìm được buột miệng hỏi: 


“Thượng sư nói cho tôi biết chiến ngao tuyệt đồi không bao giờ sủa, chuyện này và việc tất cả 
chó của người Kukuer nuôi đều không sủa, có liên hệ gì với nhau thế? " Lúc này đầu óc Trác 
Mộc Cường Ba đã bấn loại, những tập tục giống tập tục của người Tạng một cách đáng ngạc 
nhiên, chiến ngao không bao giờ sủagã dường như đã cảm nhận được gì đó, nhưng lại thiếu mất 
một chút, chỉ một chút nữa thôi, là có thể liên hệ mọi chuyện này với nhau được rồi. 


Lạt ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba, chậm rãi thong thả nói: "Có lẽ là vậu, tôi chẳng qua chỉ 
nghe Cường Ba thiếu gia nói chó ở đó đều không sủa mà nhất thời cảm thán thôi. Phải rồi, để 
tôi kể cho Cường Ba thiếu gia chuyện chúng tôi gặp phải nhé, có lẽ nghe xong, lại tìm ra được 
nơi cô Mẫn Mẫn có thể tới cũng không chừng." Lạt ma Á La đổi chủ đẻ, trong lòng thảm nhủ: 
"Đúng là làm khó cho cậu rồi, Cường Ba thiếu gia, rồi sau này cậu sẽ hiểu ý nghĩa của chuuến đi 
này của chúng ta lớn tới nhường nào. Từ lúc bị nước lũ cuống lạc khỏi đội ngũ, tôi cứ ngỡ phải 
một mình đi thăm dò nơi kìa cơ, không ngờ lại gặp được cậu, thật đúng là ý trời, ý Trời mà.” 


"Á La Thượng Sư, ngài sao vậy? " Trác Mộc Cường Ba thấy lạt ma Á La nghĩ ngợi đến bản thần, 
không nhịn được lên tiếng hỏi, những điều gã muốn hỏi quả thực quá nhiều, ngược lại thành ra 
không biết bắt đâu hỏi từ đâu. Lạt ma Á La ngẩng đầu lên: "m, không có gì, tôi chỉ không ngờ 
các cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, dọc đường bao nhiêu gian khổ khó khăn, nhưng các 
anh đều đã vượt qua được hết." Đồng thời, trong lòng ông cũng nghĩ: "Là kẻ nào đã xúi bấu 
quân du kích ngăn cản bọn Cường Ba thiếu gia? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tranh thủ thời gian 
để giở trò? Những kẻ ấy, liệu có phải chính là những kẻ người kia nói tới không? Thật không 
ngờ, chỉ là trùng hợp thôi? hay là. Không biết bọn họ đã tìm thấy nơi đó chưa, ừm, thôi bỏ đi, 
đều đã tới đấu rồi, bất kể làm sao cũng phải đi xem thử một lần. Bạch thành, toà thành được 
ánh sáng toả chiếu phong ấn bên trong Bạch thành, hôm nay cố nhân ở quê nhà tới thăm ngươi 
đây! ” 


Nghe lạt ma Á La nhắc tới Mẫn Mẫn, tâm tư Trác Mộc Cường Ba đang ở chỗ người Kukuer lại 
thu về, cuống quýt hỏi: "Phải rồi, Á La thượng sư, ngài mau kể đi, tại sao ngài lại ở đây? Tại sao 
lại chia tách với mấy người giáo sư Phương Tân? Những kú hiệu ở trận đồ đá kia có phải do ngài 
để lại không? " 


"Ừm", Lạt ma Á La xắp xếp các sự kiện trong đầu, điềm đạm kể lướt qua một lượt chuyện của 
nhóm ông, tính ra thì đơn giản hơn bọn Trác Mộc Cường Ba rất nhiều. Bọn họ xuất phát trước 
một ngày, nhưng mới đầu không đi đường thuỷ, mà đi trên bộ, họ thuê một đoàn ngựa thồ, gần 
chục con ngựa, bảy tám người cùng đi. Trong rừng cũng gặp phải quân du kích, nhưng đại khái 
đều có thể thông qua an toàn, về sau gặp bọn buôn ma tuú, trong lúc hỗn loạn đã chết mất hai 
người tu tùng. Cả đoàn lại tiếp tục đi sâu nữa vào trong, khi tới rừng Than Thở, một người 
trong đám họ thuê cương quyết không chịu đi tiếp nữa, mãi tới khi nghe anh ta kể chuyện về 
rừng Than Thở, lúc ấy họ mới biết la bàn đã chỉ sai hướng. Họ định điều chỉnh phương hướng 
thì lại gặp phải bộ lạc ăn thịt người, buộc phải chạy sâu hơn nữa vào rừng, lại còn để mất năm 
con ngựa. Trong rừng Than Thở, ngựa bị ăn dần từng con từng con một, hoặc bị dã thú kéo cả 
con đi, năm người đang cuống cuồng tìm cách ra khỏi rừng Than Thở thì trời bắt đầu mưa, cả 
bọn trôi dạt trên thuyền hơi cứu sinh hai ngày liền, về sau khi lũ quét hất tung cả thuyền, người 
bên trên bị cuốn đi mỗi người một hướng. Lạt ma Á La cuối cùng nói: "Nửa đoạn đường đầu tiên 
các cậu gay go hơn chúng tôi, đoạn ở giữa mọi người gần như nhau, đoạn cuối cùng này thì cậu 
may mắn hơn tôi một chút đấy." 


Trang 422/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"May mắn hơn ngài! ? ! ' Trác Mộc Cường Ba không thể nào hiểu nổi "mau mắn" mà lạt ma Á 
La nói rốt cuộc là ý tứ gì, gã kể lại một lượt chuyện vừa tới vùng đất cấm này đã gặp phải hai 
nhóm ăn thịt người, rồi lại gặp phải quái thú trong khu rừng tối tăm đáng sợ này nữa, sau đó làu 
bàu chất vấn, "Thế còn gọi là may mắn ư? ” 


Lạt ma Á La điểm đạm mỉm cười: "Cậu mới ở trong khu rừng âm u này có một đêm, còn tôi đã 
ở đây ba ngày rồi. 


Thật không sao hình dung nổi cảm giác kinh hoàng của Trác Mộc Cường Ba lúc này, khó mà 
tưởng tượng được, vị lạt ma tuổi tác đã cao nhìn bề ngoài lại gầu gò như vậy đã trải qua ba ngàu 
ở đâu như thế nào, không ngờ một câu tiếp sau của lạt la Á La càng khiến gã như nghe chuyện 
cổ tích. Lạt ma Á La nói: "Đã ba ngày nay không ăn thứ gì rồi, vì vậu, tôi buộc phải ăn chút gì 
đó để duy trì thể lực." Quai hàm Trác Mộc Cường Ba suứt chút nữa thì trật khớp, miệng há hốc 
không ngậm lại được, chỉ ngâu ngây nghe lạt ma Á La nói tiếp: "Khu rừng này rất lớn, hơn nữa 
về đêm là hơi nước sẽ hình thành sương mù, rất dễ mất phương hướng, tôi từ phía Tây Bắc, từ 
đầu tới giờ vẫn nhắm hướng Đông Nam tiến lên, ước chừng hôm nay là có thể ra khỏi đây được 
rồi. 


Trác Mộc Cường Ba bỗng sực nhớ ra điều gì đó, ngây ngẩn hỏi: "Thượng sư, ba ngày nay ngài 
không ngủ chút nào sao? ” 


Lạt ma Á La đáp: "Ở đâu làm sao mà ngủ được, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là lập tức thành món 
ăn trong bụng sinh vật khác ngay tồi. " 


Hai mắt Trác Mộc Cường Ba lại càng trợn to hơn nữa, ở trong khu rừng này chỉ ba tiếng đồng 
hồ gã đã nghĩ là cực hạn của khảo nghiệm rồi, nếu ở đây ba ngày mà vẫn chưa chết, thì chắc 
cũng phát điên lên rồi, lại còn không ngủ không ăn gì nữa. Gã bắt đâu hoài nghị, vị lạt ma Á La, 
ông ta có phải là con người hau không? lạt ma Á La lại tiếp lời: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng 
kinh ngạc, trong thiển tông chúng tôi có rất nhiều phương pháp rèn luyện ý chí, cũng có rất 
nhiều cao tăng từng tiến hành khổ tu như tôi vậy, chắc cậu cũng biết đấu, người ta gọi phương 
pháp đó là Mật tu.” 


Trác Mộc Cường Ba biết, Mật tu của Tạng truyền Phật giáo là thứ pháp môn khiêu chiến với cực 
hạn chịu đựng của cơ thể người, nghe nói trong kinh sách có ghi chép rất nhiều phương pháp tu 
hành thách thức sức chịu đựng của cơ thể như nhịn ăn, nín thở, nằm trên chông nhọn. Các nhà 
sư từng tiến hành Mật tu đều có ú chí và khả năng chịu đựng hơn người thường bội phần, chẳng 
hạn chui vào quan tài chôn xuống lòng đất, chỉ dùng một cái ống mềm để thông khí với bên 
ngoài, cả mấy tháng trời không uống một giọt nước mà họ vẫn sống trở ra, còn người bình 
thường chỉ cần thiếu nước ba ngày là đã cầm chắc cái chết rồi. Còn có người để mình trần ngồi 
trên đỉnh núi tuyết, mỗi lần đều ngồi cả mấy ngày, kháng cự lại cả cơn đói khác khi tuyệt thực 
lẫn gió lạnh cắt da cắt thịt. 


Lạt ma Á La nói: "Nếu không phải có đợt hành động nàu, tôi vốn đã chuẩn bị xong để cùng các 
bậc tiền bối tuyệt ngũ cốc, tu Thiên Nhật Hành rồi. Chà, cả chuyện này mà cậu cũng biết, thật 
không hổ danh là đời sau của trí giả! " lạt ma Á La nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Trác Mộc Cường 
Ba, tán thưởng một câu. Thiên Nhật Hành, từ hồi còn rất nhỏ Trác Mộc Cường Ba đã nghe cha 
gã nói tới pháp môn tu luyện này rồi, hồi đó gã còn cho rằng đem chuyện này thêm mắm dặm 
muối thành chuyện ma quỷ địa ngục đi doạ trẻ con cũng hay ra phết, chỉ là không ngờ thực sự 


Trang 423/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có người thực hiện được. Tuyệt ngũ cốc, chính là đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu, không ăn một 
chút gì, sau đó người tu luyện sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông, trừ phi có tiếng động cực lớn, 
bằng không họ sẽ không tỉnh lại. Cứ như vậy ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, họ chỉ tiêu 
hao cơ thể để duy trì sinh mạng, cuối cùng tứ chi và thậm chí cả lỏng ngực đều biến thành cốt 
khô, nhưng người thì vẫn sống. Các nhà sư coi đây là niết bàn, cảnh giới cao nhất chính là tu 
thành nhục thân Phật đà, cuối cùng người vẫn phải chết, nhưng xương cốt ại giữ được mãi 
không thối rữa, hoá thân thành Bồ Tát, được hậu thế thờ cúng kính ngưỡng. 


Lạt ma Á La đã thấy tương đối no, liền đứng dậy nói: "Được rồi, không nói những chuyện nàu 
nữa, người để kú hiệu lại chỗ trận đồ bằng đá không phải tôi, có thể là Ngải Lực Khắc hoặc giáo 
sư Phương Tân cũng nên, chúng ta tiếp tục đi về phía Đông Nam. Khu rừng này vốn gọi là rừng 
Mãng Xà, đường kính chừng bến năm chục cây số, bên trong có hai loài, bảy giống, mười hai 
loại á hình, tổng cộng một ngàn tới một ngàn năm trăm con trăn, cá thể đã hoàn toàn trưởng 
thành khoảng hơn ba trăm, ngoài ra còn có rất nhiều cá sấu, vì vậy mỗi bước đi đều phải hết sức 
cần thận đấu." 


Trác Mộc Cường Ba đã hơi quen với những phát ngôn chấn động của lạt ma Á La, nhưng vẫn 
không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Thượng sư, sao ngài biết rõ vậy? " 


Lạt ma Á La bước tới trước một ngôi mộ mới lập, chắp tay bái lễ: "Là người nàu nói. " 
Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt: "Đó là." 


Lạt ma Á La đáp: "Thậm chí tôi còn không biết tên anh ta nữa, mấy tiếng trước khi tôi phát 
hiện ra anh ta trong rừng thì người này đã thoi thóp sắp chết rồi. Chuyện chôn dao trên đường 
đi của trăn cũng là anh ta chỉ cho tôi làm đấy, vừa nãy tôi không ở chỗ đó, chính là vì đang ở đâu 
tưởng niệm người bạn mới quen này. Anh ta có nói cho tối biết một số chuyện liên quan tới 
rừng Mãng Xà và bí mật ẩn chứa bên trong nó." Lạt ma Á La nói tới đâu, liên cố ý đưa mắt liếc 
nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không 
có chút hiếu kỳ hay mừng rỡ, gã lúc này chỉ muốn làm sao nhanh nhanh ra khỏi khu rừng nàu 
mà thôi. 


Lạt ma Á La lại nói: "Người đó cho tôi biết, anh ta vốn là một kẻ trộm mộ, họ có một nhóm, 
chuyên đi khắp thế giới đào trộm mộ cổ. Mấy năm trước, nhóm trưởng triệu tập họ lại, nói rằng 
trong khu rừng nguyên sinh giữa biên giới ba nước này, ẩn chứa một bí mật khổng lỏ, ở đây có 
một toà thành, các bộ lạc ăn thịt người sống chung quanh gọi toà thành đó là Thành Phố 
Trắng." 


"Thành Phố Trắng" Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, bài ca lịch sử bộ lạc Kukuer bỗng 
vand lên trong đầu, cơ hồ không phải gã nhớ lại, mà là hồi ức tự dưng dâng lên trong óc gã: "A, 
thành phố thần thánh màu trắng, ánh sáng trí tuệ bao phủ người, tất cả sinh mạng đều quay về 
đâu. Mỗi vuông đất, đều thấm đẫm máu và nước mắt của tổ tiên, họ mang linh hồn và tính mạng 
của mình, đổi lấy hạnh phúc và hoà bình." 


Lạt ma Á La tiếp tục: "Là nền văn minh đã biến mất từ ngàn năm trước, các bộ lạc ăn thịt người 
hình như là người bảo vệ của thành đó, trong thời gian quá lâu, họ đã quên mất đó là thành phố 
của ai, tại sao lại xây dựng, còn bọn họ tại sao lại phải xanh giữ nó. Đám trộm mộ ấy cũng tiến 
vào rừng, giống như cậu với tôi, hay tất cả những người khác, trải qua vố số gian khổ, bất cứ lúc 
nào cũng cận kê bên cái chết. Theo chỉ thị của đội trưởng, họ phải tìm một số thứ ở các bộ lạc 


Trang 424/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sống trong rừng, nghe đâu là chìa khoá để mở cửa, mà không chỉ có một chiếc. Theo như anh 
ta được biết, ở khu rừng gần Thành Phố Trắng này nhất có ba bộ lạc ăn thịt người, nhưng năm 
đó thì bọn họ không hề biết điều này. Khi anh ta trộm chìa khoá ở chỗ người Kaji, bất cần rơi 
vào cạm bẫy. Đó là một vũng lầu thoạt nhìn không khác gì đất bùn bình thường người Kaji lại 
nguy trang rất tốt trên đó, đồng thời đặt gian nhà chứa chìa khoá lên trên vũng lầy. Anh ta và 
hai người khác trong bọn cùng rơi vào đó, làm kinh động cả bộ lạc, vậy là đồng bọn đành bỏ bọn 
họ lại. Khi người đó ngỡ mình sắp chết tới nơi, người Kaji lại cứu anh ta lên, từ đó anh ta liền ở 
lại làng của họ làm nô lệ, họ bắt anh ta đeo xích sắt, nhưng không ăn thịt. Người này phải sống 
kiếp nô lệ mất mấy năm, anh ta từ bên ngoài đi vào đâu, thế nên cũng biết rõ, với năng lực của 
mình, anh ta không còn cách nào thoát khỏi đâu được, chỉ còn cách an tâm mà tiếp tục làm nô 
lệ thôi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Tại sao bộ lạc ăn thịt người đó không làm thịt anh ta? ” 


Lạt ma Á La đáp: "Theo như anh ta nói, bộ tộc Kaji đó thực ra không phải là bộ lạc ăn thịt 
người trọn vẹn, bọn họ chỉ ăn những người bạn thân nhất từ những bộ tộc khác, ai bị họ ăn thịt 
cũng nên cảm thấy vinh hạnh, bởi họ đã coi người đó là bạn. Đối với tù binh, họ có cách trừng 
phạt tàn nhẫn hơn nhiều chứ không đơn giản là ăn thịt thôi đâu. Lúc trước người này đã dùng gỗ 
vụn làm mấy món đồ chơi có hơi hướng hiện đại, được người Kaji cho là bảo vật. Vì vậy, mới 
gần đây, anh ta bị người Mocahi dùng vũ lực cướp đi, ngay tối hôm qua thôi, người Mocahi còn 
đang chuẩn bị làm thịt anh ta nữa đó. Người Kaji muốn cướp anh ta về, nhưng thất bại. Trong 
lúc chiến đấu, anh ta đã bị thương, lại biết chắc người Mocahi sẽ không tha cho mình, liền liều 
chết chạy vào rừng Mãng Xà này. Anh ta bảo, bị trăn ăn thịt còn hơn bị bọn người Mocahi đó 
xơi tái, vì trước khi ăn thịt người nào, bọn họ luôn khiến kẻ bất hạnh ấy chịu đủ kiểu hành hạ, và 
cho rằng người nào chết trong đau đớn đã mang hết oán hận và đau đớn tiết ra ngoài cả rồi, ăn 
vào mới an toàn. Sau đó thì anh ta gặp tôi.” 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh tối hôm trước, không biết người này là ai trong số năm kẻ 
xấu số kia. Lạt ma Á La tiếp lời: "Rừng Mãng Xà này vì có rất nhiều trăn khổng lỗ Nam Mỹ, nên 
được các bộ lạc ăn thịt người coi là khi cấm, xưa nay đều tránh xa. Người này đã ở đây mấu 
năm, anh ta kể rằng mình phát hiện ra nghỉ thức ăn thịt người của các bộ lạc này vô cùng cổ 
quái, hoàn toàn khác hẳn với lú giải của người thường. Phương thức ăn thịt người của ba bộ lạc 
sống trong vùng rừng này đều không giống nhau. Người Mocahi và người Lapimi đều coi việc ăn 
thịt người như một nghi thức thần thánh, bất kể là khiến người ta chết trong đau kho6øn hay im 
lìm không hay biết, họ đều bắt đầu hết sức long trọng, cả bộ tộc đều phải tham gia nghi thức 
này, chứ không phải kiểu coi con người như một loài súc sinh để ăn thịt như xưa nay người đời 
vẫn tưởng tượng. Anh ta cho rằng, nghi thức này có ý nghĩa đặc biệt riêng, nhưng rất đáng tiếc, 
chính anh ta cũng không đưa ra được kết luận gì.» 


Trác Mộc Cường Ba nghe lạt ma Á La cứ gọi người đàn ông kia là anh ta, anh ta mãi, mới hỏi: 
“Thượng sư, anh ta không cho ngài biết tên à? " 


Lạt ma Á La lắc đầu, đoạn nói: "Dù anh ta kín miệng như bưng về thân thế mình, nhưng từ cung 
cách nói năng, tôi có thể cảm nhận được, bọn họ không phải lũ trộm mộ bình thường, mỗi một 
con người trong nhóm đó, trong xã hội đều có địa vị rất cao. Còn việc phải trộm mộ xong có 
của cải mới có địa vị cao như thế hay từ đầu đã có địa vị cao rồi nhưng vẫn thích trộm mộ thì tôi 
không biết. Ngoài ra, người kia dường như đánh giá đội trưởng của mình rất cao, qua lời nói 
cũng toát lên vẻ sùng bái ngưỡng mộ. ” 


Trang 425/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, thầm nhủ: "Nếu đã có địa vị rất cao trong xã hội rồi, tại 
sao còn đi làm một việc ti tiện như là trộm mộ chứ? Điên rồi chắc? Đến cuối cùng chẳng phải là 
chết giữa rừng hoang không người biết đến hay sao." Đột nhiên, một ý nghĩ loé lên, ý nghĩ đáng 
sợ ấy tràn ngập khắp bên trong đại não: "Vậy còn mình thì sao? Mình vậy mà lại giống đám 
trộm mộ kia ư? Không! Mình cố gắng phấn đấu vì lý tưởng, tất cả những thứ mình bỏ ra, đều là 
cần thiết, đều có giá trị cả! Nhưng mà" Để có được giúp đỡ và chi viện, bọn gã đã để mục tiêu 
đơn giản là tìm chó ngao thành tiện đường tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, hoặc có thể nói, 
trong nhóm của gã giờ đây, mục đích chủ yếu của các thành viên đã biến thành tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu rồi, vậy thì có khác gì bọn đào mộ trộm không chứ. Trác Mộc Cường Ba không 
thể thanh thản, lầm lũi cúi gằm mặt xuống. "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đến Thành Phố 
Trắng ư? " Vừa nãy khi lạt ma Á La nhắc đến nơi này, Trác Mộc Cường Ba nhận ra trong ánh 
mắt ông có gì đó mà gã không sao lú giải nổi, chiếu lý mà nói thì một cao tăng mật tu cách biệt 
với thế gian như ông, đáng lẽ ra phải hoàn toàn không có quan hệ gì với một thành phố cổ 
hoang phế trong rừng rậm nguyên sinh Nam Mỹ mới đúng, rốt cuộc lạt ma Á La có gì bất ổn 
đây? Thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ: "Lẽ nào lạt ma Á La cũng từng là thành viên của 
tổ chức trộm mộ ấy? " 


"Điều chúng ta cần làm trước mắt, chính là rời khỏi rừng Mãng Xà, đồng thời tránh xa các bộ lạc 
ăn thịt người. Còn Thành Phố Trắng hả, nếu găp được, cũng có thể tới tham quan một phen, 
Phật đã dạu, vạn sự tùy duyên mà." Lạt ma Á La nói vậu, trong lòng lại vui mừng không xiết: 
Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cậu cũng bắt đầu quan tâm đến thành phố hoang phế đó rồi sao? 
Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dẫn cậu tới đó, cậu là hụ vọng Hoạt Phật đã chỉ ra cho chúng tôi, 
tin rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng." 


Hai người đi về phía trước một đoạn, vừa đi vừa thảo luận hướng đi của giáo sư Phương Tân và 
Trương Lập, nhưng cũng chỉ là đoán mò, vì cả hai đều biết tủ lệ gặp lại nhau trong khu rừng nàu 
là rất nhỏ. Chừng một tiếng đồng hồ sau, ánh trăng trên cao đã dần trở nên ảm đạm, xem ra 
trời cũng sắp sáng đến nơi, khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh kia cũng sắp tới. 
Bỗng nhiên phía trước có tiếng gió nổi lên, trong bóng tối một vật trông như cái cột đèn đang 
vặn vẹo lăn lộn, hai người tự hiểu, lại gặp phải trăn khổng lồ nữa rồi, nhìn bóng đen kia phán 
đoán, có lẽ con trăn này còn to hơn những con họ gặp trước đó nữa. Lúc nàu nó đang ra sức 
vặn vẹo, quật rầm rầm vào thân cây, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Trác Mộc Cường Ba thấy 
tình huống này hơi giống với con trăn vừa nãu, liên hỏi lạt ma Á La: "Có phải bị dao rạch bụng 
không vậy? " 


Lạt ma Á La quan sát một lúc, đoạn nói: "Không giống, đây là một con trăn đã lớn tuổi, chắc là 
sắp chết đến nơi. Trên mình nó không có vết thương nào, có thể là đã ăn phải thứ gì đó không 
sạch sẽ rồi." Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn lạt ma Á La, đôi mắt 
ông dường như sáng rực lên trong đêm tối, thị lực thật kinh người. 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Có cần đi vòng qua không? " lạt ma Á La lắc đấu: "Không, di 
chuyển bậy bạ sẽ khiến nó nổi điên lên, có khi sắp chết còn kéo cả chúng ta theo nữa cũng 
nên.” 


Có thứ gì đó bị con trăn vấy lên mặt Trác Mộc Cường Ba, gã đưa tay sờ thử, thấu dinh dính trơn 
trơn, liền thấp giọng nói: "Nó hộc máu rồi." Trên người lạt ma Á La cũng bị bắn không ít thứ đó, 
ông quệt một chút đưa lên mũi ngửi, đoạn nói: "Không, không giống, dính dính trơn trơn như 


Trang 426/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậy, chắc là dầu mỡ rồi." 


Trác Mộc Cường Ba lặp lại: "Dầu? " lạt ma Á La điểm đạm đáp: "Có lẽ tại chất lượng cuộc sống 
được nâng cao, thành ra bị béo" Trác Mộc Cường Ba nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. 


Lúc này, con trăn kia đã dùng hết chút sức lực cuối cùng nghển cao đầu lên, húc mạnh vào thân 
cây lớn hơn thân thể nó gấp mất chục lần kia, sau đó mềm nhũn nằm gục xuống đất như cọng 
mì rơi khỏi nồi. lạt ma Á La cần thận quan sát kỹ lưỡng cả chục phút, rồi mới bảo: "Kết thúc rồi, 
chúng ta đi thôi." 

Vừa đi vòng qua chỗ con trăn ngã xuống, phía trước liền thấp thoáng có ánh sáng, Trác Mộc 
Cường Ba cả kinh thốt lên: "Có người! " Đối với gã, trong khu rừng này, trừ phi có người, bằng 
không sẽ không có ánh sáng. Lạt ma Á La cũng ngẩn ra, rồi ông nói: "Nhưng không có tiếng 
động gì, chúng ta qua xem sao, phải cẩn thận. " 


Vòng qua tán cây, cả hai người đều không ngờ tới, phía trước lại có cả một khoảng trống, dưới 
chân là một vũng bùn lớn, trông như đầm lây. Giữa vũng bùn lại có mấy ngọn lửa đang cháu 
hừng hực, hàng cây cao trăm mét vâu quoanh tạo thành một miệng giếng khổng lô, tất cả đều 
toát lên vẻ thần bí lạ lùng. Đi bộ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn được rõ bầu trời đêm, 
chỉ thấy vắng trăng như chiết đĩa bạc treo lơ lửng nơi chân trời phía Tây, quả nhiên là sắp sáng 
rồi. 


Lạt ma Á La vốc một ít bùn lên, đưa cho Trác Mộc Cường Ba ngửi, gã vừa hít vào đã kinh ngạc 
kêu lên: "Là dâu, đúng là dâu! " Nắm bùn lạt ma Á La câm trong tau kia có pha lẫn cả mùi dầu 
mỏ, dầu thô đen kịt đang chảm chậm đùn lên bên dưới lớp bùn, mấy ngọn lửa kia chắc là do sét 
đánh xuống đốt lên, cũng không biết đã cháy như vậy bao nhiêu thế kở rồi. Trác Mộc Cường Ba 
hiểu rất rõ, nếu tin tức ở đây có dầu thô bị tiết lộ ra ngoài, chưa tới nửa năm, khu rừng nguyên 
sinh sâu đến đáng sợ này sẽ không còn tồn tại nữa. Xe san đất cỡ lớn, cưa điện dùng khí áp, có 
thể dễ dàng san phẳng những cây cổ thụ ngàn năm này, xe tăng và xe thiết giáo, có thể làm bất 
cứ loài động vật nào biến mất, còn về các bộ lạc ăn thịt người lại càng dễ dàng hơn, huỷ diệt 
một nền văn minh cũng đơn giản như giẫm nát một cánh hoa dại ven đường vậu. Tới đâu, gã 
không dám nghĩ tiếp nữa. 


Thành Phố Trắng 


Lạt ma Á La thấy Trác Mộc Cường Ba ngơ ngẩn bản thân, có vẻ không dằn lòng được, như 
những gì người kia nói, theo truyền thuyết của đám thổ dân ăn thịt người, Thành Phố Trắng ở 
phía sau thiên hoả, cũng có nghĩa là mục tiêu ở ngay phía trước. Ông nói với Trác Mộc Cường 
Ba: "Đi thôi, ở đâu không có gì đáng xem đâu.” 


"Không thượng sư, ngài không hiểu rồi, dầu mỏ ở chỗ này đã nhiều đến mức tràn cả lên mặt 
đất, nếu tin này mà lan ra ngoài, ngài biết sẽ đưa tới hậu quả thế nào không? " Trác Mộc Cường 
Ba giải thích với lạt ma Á La. Lạt ma Á La điểm đạm nói: "Những chuyện này, chính quyền địa 
phương sẽ nghĩ cách giải quyết, không phải vấn đề tôi và cậu nên nghĩ ngợi, cậu thấy có phải 
không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nói không chừng phía trước còn có thứ gì khiến người 
ta bất ngờ đó." Nói đoạn, ông đã phăm phăm ởi lên phía trước. Trác Mộc Cường Ba thở dài một 
tiếng, cảm khái khôn cùng. 


Bọn họ mất nửa tiếng để vòng qua vũng bùn, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi. Những câu 


Trang 427/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đại thụ dân dà ít hắn đi, đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm qua kẽ lá; dòng sông nhỏ chảy róc 
rách, lá câu đung đưa trong làn gió nhè nhẹ, tiếng kêu đêm của lũ côn trùng chim thú hoà lẫn 
vào nhau, văng vắng từ phía đằng xa truyền lại, phảng phất như họ vừa bước ra khỏi một bức 
tranh, vạn vật xung quanh trong nháy mắt đã tràn đầy sức sống, cả không khí cũng trở nên ấm 
áp mà thân thiết. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ reo lên: "Chúng ta ra khỏi rừng rồi, thượng sư, 
chúng ta ra khỏi rừng Mãng Xà rồi! " 


"Ừm, " lạt ma Á La gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ mừng vui. Chợt bên tai vang lên tiếng thác 
chảy, hai người tâm tình phơi phới, vội rảo bước chạy về phía âm thanh đó truyền lại, chạy 
xuyên qua tầng dây leo chằng chịt, trèo lên một đồi đất nhỏ. Thứ đầu riên đập vào mắt họ, là 
một kiến trúc cung điện trông rất giống đền Pantheon, cung điện huy hoàng trắng toát tắm 
trong ánh trăng bàng bạc, càng lại gần càng cảm thấy thật cao lớn. Hai người không tự chủ được 
mà thả bước chậm lại, chỉ sợ tiếng động phát ra dưới chân sẽ làm kinh động đến người khổng lồ 
đã sau ngủ ngàn năm. Càng lên cao, các kiến trúc xuất hiện trước mắt càng khiến họ kích động, 
hai người phát hiện ra, ngôi đền thần kia hóa ra lại được xây dựng trên một kiến trúc lớn hơn 
nữa, một kiến trúc dạng kim tự tháp bậc thang khổng lỗ màu trắng. Nó lặng lẽ đứng sừng sững 
nơi đó, nguụ nga tráng lệt, khí thế hùng vĩ, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Dưới chân tháp 
có một hàng bậc thang dựng đứng thông thẳng tới đẻn thờ trên đỉnh tháp, trên bậc đá giờ đã 
mọc đầy các bụi cây khóm cả, có mấy mơi thậm chí còn sụt lún nữa. Bốn phía kim tự tháp có 
những bức điêu khắc hình rắn khổng lỏ, sống động như thật. Dưới ánh trăng tinh khiết, bóng 
rắn phảng phất như đang cuồn cuộn xoay chuuển xung quanh kim tự tháp. Đi lên trên nữa, họ 
lại càng thấy nhiều hơn, hai bên trái phải của ngôi kim tự tháp khổng lỗ đó có hai kim tự tháp 
khác tương đối nhỏ hơn, một cái hình mũi dùi, cái kia trên đỉnh lại có kết cấu hình tròn, thoạt 
nhìn trông khá giống với một đài quan sán thiên văn hiện đại. Cuối cùng, khi họ lên tới đỉnh đồi, 
đứng bên sườn dốc, toàn bộ Thành Phố Trắng khí thế hùng vĩ hiển hiện lên trước mắt hai 
người. Khoảnh khắc ấu, thời gian dường như đông cứng lại, cả nhịp thở cũng ngừng, không khí 
xung quanh không còn lưu động nữa, tất cả chỉ có thể dùng hai chữ "kỳ tích" để hình dung. 


Lạt ma Á La trước tiên nghĩ tới tất cả những lời tán thán của người Tâu Ban Nha dành cho kiến 
trúc Mava cổ khi họ lần đầu riên đặt chân lên Châu Mỹ: "Khắp nơi đều là hình ảnh điêu khắc 
tuyệt đẹplại có những cổng chào vô cùng trang nhã! " "Tuyệt đẹp, cả một quần thể kiến trúc xa 
hoa, quả đúng là tuyệt phẩm nghệ thuật, quá sức lộng lẫu! " “Trang trọng mà mỹ lệchỉ hơn chứ 
không kém! " "Là các vị thần đã tạo nên những hình điêu khắc này" "Không, tất cả những lời đó 
đều không đủ để nói lên vẻ đẹp của những kiến trúc nàu, những kẻ không tận mắt trông thấy 
chúng lặng lẽ tắm trong ánh trăng vàng làm sao cảm nhận được tâm trạng kích động đó. Đứng 
bên bờ vách núi, mấy trăm toà kiến trúc màu trắng thu cả trong tầm mắt, vô số đền thờ, cung 
điện, quảng trường thi đấu, trụ đá kỷ niệm, mỗi công trình kiến trúc đều đẹp tinh tế vô ngần, tất 
cả đều là tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, bảo tồn 
hoàn chỉnh nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Maya cổ đại tới nau. Chúng nằm tản 
mát trong bóng cây, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng, bụi 
các phủ trên di chỉ, không sao che giấu nổi lịch sử uụ hoàng; cỏ hoang chốn hư phế, đang để lại 
câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. 


Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba lại là: "Nếu trên đời nàu thật sự có vườn 
địa đàng, vậy thì trước mắt mình đây chính là nó rồi." Phía trước gã, cả một vùng đất xung 
quanh bỗng nhiên thụt xuống, hình thành một vùng bình nguyên màu mỡ, dưới ánh trăng, thác 
nước lửng lơ treo trên vách núi trông như dòng thuỷ ngân, lại tự dải lụa trắng khẽ phất phơ, bầu 


Trang 428/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trời phía trên tựa như được khảm thêm những viên ngọc sao lấp lánh, tiếng nhạc mê hồn trong 
đêm nghe như tiếng hót của lũ sếu trắng. Những cột đá trắng tản mát giữa rừng câu, các bức 
điêu khắc khổng lỏ sống động thần tình, cung điện rực rỡ vàng son khiến người ta mơ tưởng xa 
xăm, đền thờ trang nghiêm thần thánh làm con người kính cần nghiêng mình, chỉ nhìn từ xa 
thôi hai người đã cảm thấy một cảm giác chấn động từ tận sâu thẳm cõi lòng lan toả cùng khắp. 
Nền văn minh cổ đại đã thất lạc, một dân tộc trí tuệ cao vời, tất cả những gì họ để lại. Xâu dựng 
nên Thành Phố Trắng này là những con người đã trải qua bao giai đoạn dân tộc hưng vong 
trong lịch sử, cũng là những người tạo ra thời đại hoàng kim sau đó hoàn toàn biết mất. Mắt xích 
nối liền dân tộc này với người hiện đại đã bị cắt đứt, hoàn toàn biết mất rồi. Còn rơi rớt lại trên 
mặt đất có chăng cũng chỉ là vết chân họ mà thôi. 


Bên tai lạt ma Á La lại văng vẳng vang lên lời Stephens, nhà thám hiểm sống ở thế kỷ mười 
chín đã có cống hiến to lớn trong việc phát hiện ra nền văn mình Maya, ông ta đã dùng một câu 
tràn đầu ú vị để hình dung những gì mình thấy: "Nó nằm đó tựa một con thuyền gãy lìa giữa đại 
dương, cột buồm chính đã không biết đi đâu, tên thuyền đã mờ nhạt, các thuỷ thủ cũng không 
còn tăm tích; không ai có thể cho chúng ta biết nó từ đâu tới, chủ nhân của nó là ai, thuyền đã 
đi được bao xa, tại sao thuyền lại đắm." Lạt ma Á La im lìm đứng đó, hoàn toàn ngây ngất, 
trong mắt ông, cơ hồ cả khu rừng đều đã biến mất, tưởng như phía trước là một quảng trường 
rộng mênh mông, các tín đồ xếp hàng lũ lượt bước lên bậc thang đá tiến vào miếu thần, bên tai 
vang lên tiếng thánh nhạc, tiếng cầu khấn trong điện thần. Nền văn minh Mava cổ đại, rốt cuộc 
tại sao các người biến mất? Mỗi người khi nhìn thấy di tích thành bang của người Mava đều 
không khỏi thầm phát ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng. 


Hai người nhìn tất cả trải ra phía trước, họ nhìn một cách si mê, sau sưa đắm đuối, hoàn toàn 
quên hết mọi sự xung quanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, cho tới khi khoảnh khắc tối tăm 
nhất trước buổi bình minh lan tràn khắp thế giới, ánh trăng đã chìm xuống dưới đường chân trời 
phía Tây, họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. "Chúng ta nên xuống đó." Lạt ma Á La đẻ 
nghị, Trác Mộc Cường Ba cũng tức khắc phụ hoạ: "Đúng, cần phải lập tức xuống đó." 


Song vực sâu cả trăm mét, phải đi lối nào mới xuống được đây? Lạt ma Á La đưa mắt nhìn câu 
đại thụ ở mép phía Tây đang sừng sững trong đếm tối, nó là cây duy nhất trong khu vực này cao 
hơn trăm mét, nửa thân cây chìa ra ngoài vách đá, tựa hồ như vẫu tay gọi mời cố nhân trở lại 
bên mình. Lạt ma Á La lại gần chỗ rễ câu, hân hoan thốt lên: "Xuống ở chỗ này." Đoạn ông 
bám lấy một sợi, nhanh chóng trèo xuống vách đá. Trác Mộc Cường Ba cũng không chút do dự 
đu rễ câu trượt xuống, bọn họ thậm chí còn không nghĩ xem rễ cây có thể xuống tới mặt đất hay 
không. Cây cao trên trăm mét, rễ cây không ngờ lại dài hơn cả mét, Trác Mộc Cường Ba và lạt 
ma Á La bám vào rễ câu cuống được nửa đường, bên dưới toàn là vách núi phủ đất, mau mà vẫn 
còn độ nghiêng nhất định chứ không thẳng đứng, họ liền vừa trượt vừa lăn xuống cái dốc 
nghiêm tám mươi độ ấu luôn. Toàn thân đầy bùn đất, sườn dốc gồ ghê lôi lõm, song họ chẳng 
hề để tâm, tự như đứa trẻ lưu lãng bao năm trời nay trở về với lòng mẹ vệ, hân hoan không sao 
tả xiết. 


Xuống bên dưới vách núi, càng đến gần Thành Phố Trắng, viền ngoài của những kiến trúc ấu 
càng hiện lên rõ nét hơn, Trác Mộc Cường Ba không sao nén nổi nỗi kích động trong lòng, gã 
cơ hồ đã quên mất lần cuối cùng mình kích động như vậy là vào khi nào. Phải rồi, chỉ có khi gã 
nhìn thấy tấm anh Tử Kỳ Lân kia, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt mới dâng trào cuồn cuộn lên 
như thế. Gã từng nghe người khác nhắc tới Thành Phố Trắng không chỉ một lần, song gã chưa 


Trang 429/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


từng để tâm chú ú, bởi gã chưa từng thấy nền văn minh Mava bao giờ, đồng thời cũng không tin 
vào sự tồn tại của một thành phố như vậy, cho tới giờ phút này, khi tận mắt trông thấy kỳ tích 
huy hoàng mà nền văn mình này sáng tạo ra, bị quần thể kiến trúc tuyệt mỹ tuyệt trần kia hấp 
dẫn một cách sâu sắc, gã mới nhận ra, mình không thể nào đè nén được tâm trạng kích động 
kia. Đó là niềm kính sợ đối với vị thần từ ngàn xưa vạn cổ của nhân loại đã tồn tại trong lòng 
mình, phẳng phất như trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gian nan vất vả bọn gã đã trải qua, cái 
giá mà gã phải trả, đều trở nên xứng đáng, trở thành một chuyện vô cùng ú nghĩa, chứ không 
còn là cuộc chạy trốn vô mục đích trong rừng sâu nữa. Bởi vì gã đã phát hiện ra Thành Phố 
Trắng, một thành phố chỉ lưu truyền trong truyền thuyết của các bộ lạc Anh điêng, một toà cung 
điện xa hoa lộng lẫy ấn chưa vô số bí mật bị câu rừng che phủ. Gã đã phát hiện ra một kỳ tích, 
một kỳ tích đã bị dòng lịch sử cuốn phăng lên môt bãi hoang vắng không dấu chân người. 


Hai người lao như bay về phía trước, đột nhiên Trác Mộc Cường Ba trượt chân một cái, cả người 
chìm luôn xuống dưới, mau mà lạt ma Á La nhanh tau nhanh mắt, vội kéo gã giật lùi về phía sau 
mấy bước, mới đứng vững được.Nhìn mặt đất bùn lầu phía trước không ngừng nổi lên những 
bong bóng trắng, Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hết rùng mình: "Vũng lầy! " Một vũng lầy gần 
như là không có gì phân biệt lắm với mặt đất xung quanh chắn ngang trước mặt hai người, chặn 
mất đường tiến. 


Lạt ma Á La cũng vô cùng kinh hoảng, vừa rồi lúc Trác Mộc Cường Ba trược chân, suýt chút 
nữa đã kéo luôn cả ông xuống theo, chỉ cần hai người trượt tới mép vũng lầu, cơ hội có thể bò 
ra được thật mong manh nhỏ bé. Ông đưa mắt nhìn tình thế xung quanh, chỉ thấu dòng thác bạc 
như sông ngân kia buông xuống góc Tây Bắc của vùng đất trũng này, bọt nước bên dưới bắn lên 
tung toé, chắc hẳn là có một dòng sông hoặc ít nhất là kênh dẫn nước ở bên dưới, dòng nước 
uốn éo chảy qua, môt số di tích bị ngập chìm trong nước, đồng thời cũng ngăn dòng nước lại. 
Phía bên này của di tích toàn bộ đều là đất bùn, đất bùn ngậm no nước liền biến thành vũng lầu, 
trong vũng lầu đó, có mấy chục ụ đá, chỉ lộ ra bên trên một phần nhô cao chưa đầy ba mươi 
centimet. Lạt ma Á La nhanh chóng xác định, đâu hẳn là các cột ghi năm, hình điêu khắc của 
phần lộ ra bên trên vũng lầy có thủ pháp tương đồng với những cột ghi năm bọn họ đã trông 
thấy lúc ở trên sườn núi. Lạt ma Á La kéo tau Trác Mộc Cường Ba nói: "Có đường rồi, đi theo 
tôi." Nói đoạn, ông liền nhảy lên ụ đá gần họ nhất, đứng bên trên, tựa như đứng trên một cái 
bục tròn đường kính chừng một mét vậu. 


Trác Mộc Cường Ba nhảy theo, lạt ma Á La lại nhắm một ụ đá bên trái, nhẹ nhàng nhảy sang 
đó, chợt thấy dưới chân mềm nhũn, cả người liền mất thăng bằng, ông lập tức đảo người trên 
không, cuối cùng cũng hạ xuống một ụ đá khác. Trác Mộc Cường Ba nhìn mà hãi hồi, nếu đổi 
lại là gã, tuyệt đối không thể xoay người nhảy lên trong tình huống đó. Lạt ma Á La cũng tái 
mặt, vội cuống quút dặn dò: "Cẩn thận đó, những cột đá ghi năm này không biết đã ngâm trong 
vũng lầu bao lâu, phần đế đều sụp cả rồi. Theo cổ thư ghi chép, độ cao bình quân của chúng có 
lẽ từ ba tới năm mét, chúng ta rơi xuống chắc chắn không thể lên nổi đâu. Đi theo sau tôi, đợi 
tôi đứng vững rồi cậu hãy nhảy qua." Trác Mộc Cường Ba chỉ gật đầu không nói. 


Hai người cẩn thận nhảy nhót trên vũng lầy, mỗi một khoảng cách ngắn ngủn mà Trác Mộc 
Cường Ba và lạt ma Á La phải tốn mất mười mấy phút đồng hồ mới bình an sang được bờ bên 
kia. Giờ họ đang đứng trên một hành lang bằng đá, nói là hành lang, nhưng thực ra chúng là 
những nóc nhà nối tiếp, phần bên dưới của chúng đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm cả rồi. Nếu 
lấu tổ hợp kiến trúc này làm đường ranh giới, phía Bắc là một hồ nước khổng lồ, phía Nam là 


Trang 430/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bãi lầu chôn vùi đống cột ghi năm kia. Hành lang này quanh co uốn lượn, xem ra được xây nối 
tiếp hết sức kín kẽ, chắc là một khu dân cư cổ đại, hai người đứng bên trên, bốn bề đều bị nước 
và vũng lầu bao vây. Lúc này, những kiến trúc của Thành Phố Trắng lộ ra trên mặt nước lại càng 
gần họ hơn, trời từ từ sáng bạch, chỉ thấy bầu trời phương Đông hồng rực lên, nhuộm đỏ cả 
những câu xanh cao vút, nhuộm đỏ cả vách núi màu nâu đất. Ánh sáng chiếu trên cao xuống, từ 
từ vượt quá đường chân trời, từ Đông sang Tây, xuất hiện rõ ràng một đường phân giới chia 
vách núi làm hai nửa đỏ đen. Kế đó, toà kiến trúc lớn nhất Thành Phố Trắng, ngôi kim tự tháp 
hình thang to như một trái núi nhỏ, đền thờ trên đỉnh kiam tự tháp trở thành kiến trúc đầu tiên 
của thành phố Trắng này được tắm trong ánh dương. Vóc dáng trắng như tuyết tựa người con 
gái mới trồi lên khỏi mặt nước, sương mù vấn vít, dâu leo xanh ngắt dịu dàng bao bọc xung 
quanh, ánh sáng dần dần dịch xuống, dường như có chút ngượng ngùng, nhu mì khoác lên tấm 
áo mỏng xanh mơn mởn. Khi được ánh sáng hoàn toàn phủ chiếu, kim tự tháp cao ngất hiện ra 
dưới chân, ngôi đền liền tựa như một vũ nữ đứng trên đỉnh núi đón tia sáng đầu tiên của buổi 
sớm mai, nhẹ nhàng múa lên động tác đầu tiên. 


Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn bị vẻ đẹp này cuốn hút, lại một lần nữa, gã cảm nhận được sức 
ma mị khó có thể kháng cự này; còn lạt ma Á La thì bắt đầu ra khỏi trạng thái si mê ngây dại, 
ông bắt đầu suy nghĩ một cách có lý trí: "Bị cách tuyệt khỏi ánh dương, đời đời kiếp kiếp chôn 
vùi dưới lòng đất, vậy chắc chắn là có lối vào, một lối vào thông xuống lòng đấy. Người đó nói 
họ đi tìm chìa khoá gì đó, lẽ nào phải có chìa khoá mới mở được cách cửa ấy ra? Nhưng chúng 
ta kiếm đâu ra chìa khoá bây giờ? " 


Khi thân tâm Trác Mộc Cường Ba đều bị vẻ huy hoàng tráng lệ của ngôi đền kia xâm chiếm, 
phía Nam Thành Phố Trắng, ở cách ngay chỗ họ không xa lắm, cùng lúc phát ra vô số tiếng rú 
kinh ngạc. Âm thanh đó tựa như tiếng gào của bảy sói đói tìm thấu mồi ngon. Trác Mộc Cường 
Ba và lạt ma Á La đều giật bắn mình, kế đó hai người nghe thấy vô số tiếng bước chân, rồi tiếng 
nói cười râm ran náo động, âm thanh của những kẻ hưng phấn đến gần như phát điên, thâm chí 
có người còn thoả sức giơ súng lên trời bắn loạn xạ, để phát tiết cảm giác hoan hỉ điên cuồng. 
Quân du lích! Cùng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba đến Thành Phố Trắng này, còn có một nhóm 
du kích chừng hơn hai chục tên. Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đều giật mình kinh hãi. 


Nhưng lúc này họ lại không có chỗ nào để ấn nấp, chỉ thấu đám du kích kia như đám sói hoang 
lợn rừng tràn ra khỏi khu rừng phía Nam, mặc dù không biết bọn chúng đang gào thét những gì, 
nhưng chắc quá nửa là những câu kiểu như "Thành Phố Vàng", "Phát tài rồi" chứ chẳng sai. Trác 
Mộc Cường Ba định nhảy xuống nước lặn sang phía bên kia, nhưng lạt ma Á La đã kịp thời giữ 
gã lại, đồng thời chỉ tau xuống dưới. Mặc dù ánh dương vẫn chưa di động tới phần chân thành 
phố này, nhưng nhờ ánh sáng phải quang, Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, trong 
hồ nước có một đàn cá nhỏ rất đông đang bơi đi lượn lại. Cá ăn thịt người! Đây có lẽ là loại động 
vật nổi tiếng nhất đại lục Nam Mỹ này rồi. Trác Mộc Cường Ba ngây người ra, gã không thể ngờ 
mình lại rơi vào bước đường cùng thế này. Quân du kích đã cách họ gần lắm rồi, ba tên đi đầu 
phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La, liền gào thét xông tới, đồng thời nổ súng bắn 
xung quanh hai người để thị uụ, cảnh cáo bọn họ chớ nên liều mạng vọng động. 


Đối với quân du kích đạn đã lên nòng, lạt ma Á La cũng chẳng có cách gì, hai người đành đứng 
yên bất động, ngoan ngoãn giơ tay qua đầu. Hành lang hình thành bởi các nóc nhà liền nhau 
này, vừa khéo lại nối liền ra hướng đám du kích đi tới, ba tên dẫn đầu cảm súng, từng bước từng 
bước một tiến lại gần họ, Trác Mộc Cường Ba còn trông thấu cả nụ cười gian xảo tham lam hiện 


Trang 431⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên trên mặt từng tên một. Những tên ởi sau cũng đang lục tục kéo tới, lúc đó biến cố lại đột 
nhiên phát sinh, "rắc rắc” một tiếng, ba tên cầm súng kia bỗng chìm ngụp xuống. Thì ra những 
nóc nhà bằng đá nàu đã ngâm ở đây chẳng biết tự thuở nào, có nhiều chỗ đã bị ăn mòn mục cả 
ra, ba tên kia vô tình giấm phải chỗ mục đó, lập tức rơi cuống hồ nước. Tệ hơn nữa là, tường đá 
đã cào rách da bọn chúng, máu tươi liền rỉ ra. 


Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La tận mắt chứng kiến, lũ cá đang tung tăng bơi lội kia kết 
thành một chỉnh thể, tựa như một con thú khổng lồ hung ác lao vọt về phía ba tên du kích rơi 
xuống nước kia như tên bắn. Chỉ có hai cánh tay cầm súng giơ cao khỏi mặt nước bắn chỉ thiên 
mấy phát, ba tên du kích xấu số kia dường như đã không còn cơ hội nào ra khỏi hồ nước nàu 
nữa rồi. lạt ma Á La quát lớn: "Chính là lúc nàu đây! " Trác Mộc Cường Ba cũng lấu hết dũng 
khí, gầm lên một tiếng, cùng với lạt ma Á La, nhảy ùm xuống nước, dùng hết sức bình sinh bơi 
sang bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Một thoáng trước khi chạm mặt nước, gã cơ hồ nghe 
thấy có người hét gọi "Cường Ba à, " nhưng không kịp tìm hiểu, chỉ coi đó là ảo giác mà thôi. 


Khi Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La thở hồn hển leo lên bờ hồ phía đối diện, hai người vừa 
kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận ra, không có con cá ăn thị người nào đuổi theo họ cả, toàn bộ bọn 
chúng đều bị vị máu tanh thu hút cả sang phía bên kia rồi. Còn đám du kích đuổi phía sau kia thì 
không may mắn như vậy, cả đám bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra, chỗ ba tên đồng bọn của 
mình sấu chân rơi xuống nước trào lên một đống bọt đỏ hồng, nước hồ như sôi lên sùng sục, có 
lúc còn dập dẻnh nổi lên một hai khúc xương trắn hếu, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. 
Chưa đầu một phút sau, lũ cá trông vừa gầy vừa nhỏ ấy lại bắt đầu đung đưa bơi lội trong làn 
nước, tựa hồ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đám du kích nhìn kẻ địch ở bờ hồ bên kia 
chạy mỗi lúc một xa dần, đành nổ súng từ bên này bắn sang, nhưng hoàn toàn chẳng có chút 
hiệu quả gì, muốn đuổi theo, nhưng những bóng ma đang lững lờ bơi dưới làn nước trong kia lại 
khiến chúng trơ mắt ra mà dừng bước. 


Trác Mộc Cường Ba cũng hơi lo lắng, rốt cuộc bọn gã cũng không phải người làm công tác khảo 
cổ hay nhà tìm kiếm văn vật, lần nàu đến rừng nguyên sinh châu Mỹ chẳng qua chỉ là một bài 
khảo nghiệm mà thôi. Giờ khảo nghiệm đã kết thúc, chứng minh rằng đích thực bọn gã chưa đạt 
tới uêu cầu có thể độc lập thám hiểm, cảm giác hưng phấn khi phát hiện Thành Phố Trắng vừa 
trôi qua, gã liền nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân. "Thượng sư, quân du kích cũng đến đây 
rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Mặc kệ Thành Phố Vàng hay Thành Phố Trắng, cứ 
để bọn chúng tìm kiếm bảo bối là được rồi, đây đâu phải là mục đích của chúng ta chứ." Trác 
Mộc Cường Ba đưa ra kiến nghị. 


"Ừm, được rôi, " lạt ma Á La nhận lời, nhưng ánh mắt ông vẫn không ngừng tìm kiếm khắp 
xung quanh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi chốn này cả. Lúc nàu họ đã ở bên trong 
Thành Phố Trắng, bước trên con đường đá màu trắng, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa tuyển 
một màu trắng; mỗi căn nhà bị bóng câu che khuất đều ở gần ngay trước mắt, đưa tay ra là 
chạm tới; mỗi bức điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng bên trong những căn nhà không có 
cửa kia, cả đồ vật cũng vẫn xếp gọn gàng ngăn nắm, ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại 
ra, dường như tất cả mọi thứ nơi đâu đều vẫn nguyên như một ngàn năm về trước. Hai người 
thong thả bước trên phố, tưởng chừng như đã vượt qua thời không, trở về thành Rome của La 
Mã cổ đại, nơi nàu hoàn toàn không hề thua kém Rome, hoàn toàn xứng đáng được xa tụng là 
cung điện xa hoa của nghệ thuậ tao nhã thuộc một nền văn minh phát triển ở trình độ cao. 
Những toà kiến trúc này càng hùng vĩ, nhưng hình điêu khắc càng tỉnh xảo, thì lại càng khiến 


Trang 432/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người ta hoài nghi một điều. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho người sống trong thành phố này 
đột nhiên bỏ đi, không bao giờ trở lại nữa? Lạt ma Á La lắc đầu thở dài: "Nền văn minh Maya 
biến mất là nghi vấn lớn nhất trong lịch sử loài người. " 


Ngay từ đâu Trác Mộc Cường Ba đã có cảm giác lạt ma Á La đang tìm kiếm gì đó, nhưng nghĩ 
thế nào gã cũng không sao hiểu nổi, lạt ma Á La có thể tìm kiếm thứ gì trong toà thành cổ 
hoang phế này cơ chứ? Lúc này lạt ma Á La lại một lần nữa nhắc đến nên văn mình Maua, mặc 
dù bản thân cũng biết có thể đâu chính là di chỉ của người Maya để lại, nhưng Trác Mộc Cường 
Ba vẫn cứ thử dò hỏi một câu: "Thượng sư, sao ngài đoán được đây chắc chắn là thành phố của 
người Mava xây dựng vậy? " 


Lạt ma Á La tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ lúc học, các cậu không nghiên cứu chút gì 
về văn minh Mava à? " 


Trác Mộc Cường Ba lại càng thấy quái lại, hỏi lại: "Trong các tư liệu về Nam Mỹ, hoàn toàn 
không hề nhắc tới văn minh Mava mà." 


Lạt ma Á La trách móc: "Mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, nhưng Nam Mỹ và Bắc Mỹ 
vối từng là một đại lục lớn nối với nhau, sao các cậu lại chỉ nghiên cứu mối Nam Mỹ không thôi 
nhỉ. Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về cà Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ đó. Những hình ảnh 
này, phong cách kiến trúc nà, chỉ cần là người đã nhìn qua các di chỉ của nền văn mình Mava là 
có thể lập tức nhận ra ngay. Đây chính là thành phố của người Mawa, bởi nên văn minh của họ 
hết sức đặc thù, hoàn toàn không giống với bất cứ nền văn minh nào khác trên thế giới, nói như 
vậy cậu đã hiểu chưa? " 


"Đoàng! " Trác Mộc Cường Ba chau mày nói: "Chúng cũng sang đây rồi. làm sao mà chúng qua 
hồ được nhỉ? " 


Giếng Thánh 


Năm giờ sáng, cách thánh địa Ah Puch chừng sáu mươi cây số về phía Tâu. 


Ba chiếc trực thăng bay thành hình chữ phẩm (L') bay vù qua. Trên chiếc trực thăng cuối cùng, 
một đôi bàn tau múp míp vừa rửa mặt xong, những ngón tay như móng lợn đang cảm một chiếc 
chân giò lợn nhai nhồm nhoàn, miệng nhớp nháp đầy dầu mỡ. Gonzales vừa nhai thịt, vừa hỏi 
người bên cạnh: "Sao hả, vẫn chưa có tín hiệu gì à? " 


Basaka miễn cưỡng chống lên hai mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, lắc lắc đầu, trời vẫn chưa 
sáng, quả thực là hắn chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Bàn tay béo ú của Gonzales vung lên, 
nhắc nhở: "Tỉnh táo lại đi, bay còn bà nó cả ngày rồi, chẳng lẽ bọn tàn binh ấu không đứa nào 
sống sót sao hải " 


Bakasa vội gật gật đầu: "Vâng, vâng." Dứt lời, hắn lại ngáp một cái rõ dài, xun xoe nói: "Sếp 
đúng là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa lớn như vậy, sau đó còn có hồng thuỷ nữa, 
chỉ là không biết có kẻ nào thoát khỏi hay không nữa? " 


Gonzales đắc ý nói: "Tính cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy. Chắc không đến nỗi 
chết ráo cả đâu, đảm bảo là vẫn còn đứa sống sót, mặc dù chúng không có oá, nhưng dù sao 
cũng đều lăn lộn trong rừng sâu nàu nhiều năm thế rồi cơ mà. " 


Trang 433/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Có ánh sáng! Có ánh sáng! " Tiếng của tên điều khiển thiết bị thông tin vang lên, cơn buồn ngủ 
của Bakasa tức khắc bị đè xuống., hắn đấu cửa số, gió lập tức ùa vào trong trực thăng. Gonzales 
lại vung tay tát bốp một cái nữa, quát: "Con bà màu không thể không mở cái cửa số ấu àhl " 


Trực thăng nhanh chóng bay tới chỗ có ánh lửa, bên trên buông xuống một sợi dâu thừng buộc 
máy quay và bộ đàm, bật thiết bị giám sát hồng ngoại lên, bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Chỉ lát 
sau, bọn họ đã phát hiện ra nguồn sáng, thì ra có mấy tên du kích nhếch nhác đang cảm đuốc 
chạy thục mạng, bọn chúng trông thấy máu bav trực thăng, liền bất chấp tất cả xông về phía 
nàu. 


Gonzales nhìn chằm chằm vào màn ảnh bên trong máy bay, cười ha hả nói: "Hừm, là Keron của 
đội số mười ba phải không, sao lại thành ra nông nỗi này? ” 


Tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay, gí gương mặt hoảng hốt của mình sát vào đó, 
giọng gần như là van xin khóc lóc: "Gonzalesl Sao giờ anh mới đến! Nhanh kéo chúng tôi lên đi, 
bọn tôi gặp phải lũ kiến lửa, chúng sắp đuổi tới đây rồi! " 


Gonzales vẫn ung dung xơi đùi lợn, chỉnh lại tai phone, điều chỉnh vị trí của micro, uể oải nói: 
"Sao chỉ có mấy người các anh thôi? Những người khác đâu? " 


Tên du kích kia nước mắt nước mũi đầm đìa: "Không biết, chúng tôi bị vâu khốn ở đây, đã thoả 
thuận chia thành hai tổ đi tìm đường ra, một tổ đi phía Tâu, một tổ đi phía Đông. Chúng tôi, 
chúng tôi gặp phải bọn kiến, sắp chết đến nơi rồi! Không nói chuyện này nữa, anh mau kéo 
chúng tôi lên đi! Gonzales, Gonzales, nể mặt chúng ta đã cộng tác nhiều năm anh đừng bỏ 
chúng tôi lại đây! ” 


Gonzales nhai nốt miếng đùi lợn, liếm liếm môi, chép miệng nói: "Ứm, thì ra còn một tổ khác đi 
phía Tây hả, xem ra là các anh không có phát hiện gì rồi. Chà, không phải tôi không muốn cứu 
các anh, chỉ là trực thăng của tôi đã đầu người, hơi quá tải rồi, chỉ sợ không chứa nổi các anh 
nữa. Đi thôi, tiếp tục bay về phía Tây! " Câu cuối cùng giọng điệu trở nên lãnh khốc vô tình, 
hướng về phía viên phi công phát lệnh. 


Trực thăng lại nâng độ cao, Gonzales cười lạnh lùng: “Hùừ, giao tình hả, sớm đã vứt con mẹ nó đi 
rồi! Lúc tao bảo không tham hành động lần nàu, chẳng phải chúng mày thằng nào cũng giơ cả 
hai tau lên tán đồng hay sao? Lúc này muốn nói chuyện giao tình với tao hả! Hừ hừi " 


Tên du kích kia tuyệt vọng nhìn nắm đuốc, miệng không ngừng gào khóc: "Các anh không thể 
làm thế, các anh không thể làm thế" Binh đoàn kiến lửa đỏ rực thoáng chốc đã lấp kín thân thể 
hắn, ngọn đuốc kia trong đêm đen trong như hạt đâu nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý. 
Gonzales xỉa xỉa răng, ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng chỉ còn thấu một khúc xương khô giơ cao 
ngọn đuốc, trong đám xương trắng, vô số điểm nhỏ đang bò ra bò vào giữa các hốc. "Ứm" 
Gonzales làm bộ kinh tổm, nói: "Buồn nông quá, làm mất cả hứng ăn sáng của tao." Basaka vội 
cung kính dâng lên một cốc nước: 'Sếp, uống chút nước đi." 


Trác Mộc Cường Ba không biết đám du kích kia dùng cách gì mà vượt qua được hồ nước đầy cá 
ăn thịt người đó, nhưng dù thế nào thì cũng đến rồi. Gã và lạt ma Á La nhanh chóng nấp vào 
một toà nhà dân bằng đá, nhìn qua cửa số quan sát tình thế bên ngoài. Đám du kích đó hình 
như lại bớt đi mấy tên, hoàn toàn không hề để tâm tới sự tôn tại của lạt ma Á La và Trác Mộc 
Cường Ba, vào đến bên trong chỉ chuyên tâm nhất ý đi tìm vàng. Chúng ta vào lùng sục mấy 


Trang 434/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gian nhà đá, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệc. Đám du kích ai nấy đều tràn trê thất 
vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía toà kiến trúc cao nhất nằm phía trên ngọn kim tự tháp 
hình thang khổng lồ như trái núi kia, không hiểu ai gầm lên môt tiếng, dẫn đầu xông về phía đó, 
những tên khác lập tức tràn theo như bầu ong vỡ tổ. Những kim tự tháp quá cao, bậc thang lại 
dốc, cả đám leo hơn nửa tiếng đồng hồ cũng mới được một nửa, tên nào tên nấy đều đã thở 
không ra hơi rồi. 


Trác Mộc Cường Ba kéo kéo vạt áo lạt ma Á La, ý muốn nói giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ đi, 
nhưng ông cứ ngâu ngẩn nhìn chằm chằm vào toà kim tự tháp, cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó. 
Bỗng nhiên, trên lưng chừng kim tự tháp chợt vang lên tiếng súng, tiếng kêu thảm không ngừng 
truyền lại. Trác Mộc Cường Ba nheo mắt hết cỡ, cũng chỉ thấy bóng đám quân du kích nào 
loạn, nổ súng bắn bừa bãi, không hiểu đã gặp phải chuyện gì. Gã vội kéo tau lạt ma Á La nói: 
"Đi thôi, thượng sư, không đi bây giờ thì không kịp mất." 


Lạt ma Á La định thần lại nói: "À, đi? Được, đi thôi." Hai người vừa ra tới cửa, bỗng nhiên trên 
nóc nhà có một người nhảy xồ xuống, trên mặt vẽ vằn vện đen trông hết sức điên cuồng, tựa hồ 
như đao một tấm mặt nạ đồng xanh vậy, trong tay cầm một cây mâu dài đen ngòm, trên người 
cắm đầu các loại câu lá nguụ trang. "Bọn ăn thị người! " Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La 
không nói hai lời, cùng lúc tung chân đá ra một cước. Gã chiến binh kia cũng là thợ săn ưu tú 
trong bộ lạc, gặp phải hai đại cao thủ cận chiến, một chiêu cũng không đỡ nổi, chân còn chưa 
chạm đất đã bay ngược về phía sau, đập vào bức tường trắng, não tương toe toét, xem ra chết là 
cái chắc. 


Tiếng tù và chiến đấu đặc hữu của bộ lạc ăn thịt người vang lên khắp các ngóc ngách trong 
Thành Phố Trắng, âm thanh đó nghe như tiếng tù và ốc biển, lại nghe như tiếng sáo trúc, kiêm 
cả hai âm điệu thấp trầm và cao vút. Hai người bọn Trác Mộc Cường Ba giờ mới luống cuống 
chân tay, kẻ địch không biết nấp ở đâu ném lao, bắn tên, thổi phi tiêu xuống, làm gã và lạt ma 
Á La ôm đầu chạy như chuột giữa các khu phố trong thành. Có điều vậu vẫn còn may, mục tiêu 
chủ vếu của bộ lạc ăn thịt người kia lại là đám quân du kích, nhưng đồng thời cũng không ngừng 
tiến lại gần chỗ hai người. 


Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La khó khăn lắm mới nấp vào được bên trong một bức tường, 
nơi đây vối là một căn sảnh lớn, nhưng trần nhà đã sập, chỉ còn lại bốn bức tường có cửa số hình 
oval. Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La nấp vào sau một cánh cửa, thình lình phía Tây lại vang 
lên tiếng súng, thành phố hoang phế không một bóng người giờ đã loạn lên như cào cào. Hai 
người cần thận lắng nghe tiếng động, trong thành dường như có bốn thế lực đang giao chiến: 
quân du kích đã chốt giữ đoạn lưng chừng kim tự tháp, đám chiến binh bộ lạc ăn thịt người đang 
giằng co quyết liệt với chúng; phía Tây hình như có tàn binh của quân du kích đang chiến đấu 
với một nhóm vũ trang khác. Bọn họ tự định nghĩa mình là nhóm thứ tư, quân du kích và bộ lạc 
ăn thịt người là nhóm thứ nhất và thứ hai, vậy đám người vũ trang chưa rõ là ai kia coi như là 
nhóm thứ ba. Giờ nhóm thứ nhất và thứ hai đang chiến đấu rất kịch liệt, nhóm thứ ba dường 
như bất hoà với cả nhóm thứ nhất và thứ hai, còn bọn họ thì giữ khoảng cách với cả ba nhóm 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba, cả hai người đều không có vũ khí, thế nên lúc này họ là nhóm yếu 
hơn cả. Còn về nhóm thứ ba, Trác Mộc Cường Ba hụ vọng đó là bọn Trương Lập, nhưng gã 
cũng nghe được tiếng súng này không phải của khẩu súng tối qua Trương Lập và Nhạc Dương 
cầm. Nếu không phải là Trương Lập, vậy liệu có khả năng nào đó là Ba Tang, hay là nhóm của 
giáo sư Phương Tân hau không? Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La phân tích các khả năng có 


Trang 435/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể xảy ra, cuối cùng quyết định, xông qua khu vực giữa thành phố đang bị bộ lạc ăn thịt người 
khống chế, tiến lại gần nhóm người thứ ba. 


Bọn họ đi qua một con phố hai bên đều là tường đá cao, chui vào một kiến trúc đá không giống 
như lầu chuông, nhảy qua cửa số lầu hai sang một kiến trúc khác cách đó hai mét, nằm rạp 
xuống tiếp tục tiến lên, rồi lại nhảy lên kiến trúc thứ ba, tiếp tục bò lên cao, cuối cùng cũng bò 
lên một toà nhà cao khoảng hai mươi mét. Trên nóc kiến trúc này có một trục ngang chìa sang 
hai bên, toàn bộ đều là đá trắng tỉnh xảo ghép chặt với nhau, ước tính phải dài tới năm chục 
mét, giữa trục ngang hôm nào thành một đường rãnh. Đáng lẽ là kéo thẳng sang phía Tây, 
nhưng ở giữa đã gãy đôi, các loại dâu leo treo lơ lửng xung quanh. Lạt ma Á La nói: "Đây đáng 
lẽ là một đường dẫn nước hoàn chỉnh, kết tinh trí tuệ của người Mava cổ đại đó. Giờ chúng ta 
nhảy từ bên này sáng đầu bên kia được không” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, lạt ma Á La chạu mấy bước lấu đà, nhẹ nhàng nhún người 
nhảy lê, thuật lợi đáp sáng đầu bên kia. Trác Mộc Cường Ba cũng nhảy theo, chẳng ngờ thể 
trọng gã quá lớn, vừa hạ mình xuống, đã nghe "cách" một tiếng, đá vụn rơi xuống lả tả. Thân 
hình Trác Mộc Cường Ba trầm xuống bị dâu leo treo lơ lửng giữa không trung, gã vội bám chặt 
vào đám dây đó, lăng người về phía cái bệ bên dưới đường dẫn nước như đu dâu. 


"Bình! " Dù gã kịp thời dơ hai chân giảm bớt xung lực, nhưng cả người vẫn đập mạnh vào tường, 
rồi trượt theo mặt tường xuống dưới, mũi bị đụng tím xanh cả lên, lồng ngực như muốn vỡ tung. 
Lạt ma Á La bám vách đá trượt xuống, hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Có sao không? " Gã lắc đầu 
đáp: "Vẫn còn chịu được." 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu lên nhìn quanh bốn phía, đây là một quảng trường, thoạt nhìn 
khá giống với đấu trường La Mã cổ đại, khán đài ở xung quanh, ở giữa là một khoảng đất trống 
lát đá trắng phẳng lì, lúc nàu bọn họ đang ở hàng đầu tiên của khán đài, có lẽ là khu "A". Quảng 
trường nàu mặc dù đã bị một số cây bụi thấp chiếm cứ, nhưng cây cối rậm rạp hoàn toàn không 
thể che khuất được khí thế nơi đây từng có. Một đầu quảng trường cao hơn hẳn so với xung 
quanh, một sân khấu vuông rộng chừng hai trăm mét vuông, hai bên sân khấu có hai bức tường 
vâu cao chừng mười mét, giữa mỗi bức tường có hai chiếc vòng đá, phía sau sân khấu chính là 
toà kim tự tháp khổng lỗ kia. 


Giờ đâu, từ góc độ này, họ mới thực sự hiểu được cảm giác đứng dưới chân người khổng lỏ. Kim 
tự tháp vĩ đại màu trắng, đế tháp hình khối, tính sơ sơ cũng phải bằng bốn sân đá bóng, tổng 
cộng hai mươi bảy tầng, tầng tầng lớp lớp nhỏ dần xếp chồng lên nhau, giống như một chiếc 
bánh kia sinh nhật lung linh tuyệt mỹ lại vĩ đại dị thường. Mỗi tảng đều có chín mươi mốt bậc 
thang, độ dốc phải lên tới gần tám mươi độ, kéo thẳng đến đỉnh tháp, cao hơn ba trăm mét, còn 
cao hơn gấp đôi kim tự tháp cao nhấ thể giới hiện nay. Hai bên trái phải mỗi bên có một kim tự 
tháo nhỏ hơn, một cái cao hai mươi tư tầng, một cái cao mười tám tầng. Giữa quảng trường và 
kim tự tháp là một nhóm kiến trúc hẹp dài, ở giữa có mười mấy bia đá cao hơn mười mét, kiến 
trúc hai bên cũng rất giống điện thờ. Đặc biệt là ngôi đền đầu tiên bên trái, trước cửa dựng một 
bức tượng nửa người nửa hổ, chỉ riêng phần đầu đã cao hơn hai mét, nó đang ngoác cái miệng 
ra to tướng, răng nanh chìa ra ngoài, đôi ta xoè rộng như hai cái vòng tròn. 


Lạt ma Á La đỡ Trác Mộc Cường Ba bước thêm mấy bước, họ xuống khỏi lễ đài, đi tới bục sân 
khấu phía trước quảng trường kia, chỉ thấy ngay phía trước sân khấu còn một bức tượng, là 
tượng một người nằm ngang trên bệ đá, phần bụng bị khoét vào một lỗ to như cái bát. Không 


Trang 436/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hiểu tại sao nhìn thấy bức tượng này Trác Mộc Cường Ba lại nghĩ đến chiếc đỉnh trước mặt đại 
tế sư dùng để đựng tim người trong buổi tế lễ sát sinh của đám thổ dân ăn thịt người hôm trước. 
Lạt ma Á La nhìn hai cái vòng đá, điềm đạm nói: "Đây là một sân bóng, khu vực tương đối lớn 
phía sau chắc là đấu trường. Cậu nhìn xung quanh kìa, bốn bức tường xung quanh đều khắc hình 
báo châu Mỹ, đều sống động như thật cả." 


Trác Mộc Cường Ba phóng mắt nhìn ra, trên tường đá quả nhiên khắc một số hình tượng báo 
châu Mỹ đang chồm 2 chỉ trước, hoặc đang nhảy bổ lên, ở giữa còn xen cách những bức phù 
điêu hình người. Gã hỏi: "Sân bóng? Người Mava cổ đại cũng chơi đá bóng à? " 


Lạt ma Á La tiếp tục tiến về phía trước, nói: "m, không sai, nhưng không phải loại bóng đá mà 
ngày nay chúng ta vẫn thấy. Đó là một loại bóng làm bằng cao su sống, lúc thi đấu hai đội mỗi 
bên có bảy người, chỉ có thể dùng mông, đầu gối, vai và khuu tay chạm bóng, bên nào đưa 
bóng vào vòng đá của đối phương trước thì thắng." 


Trác Mộc Cường Ba đi sát phía sau ông, nhìn những chiếc vòng đá cao hơn mưới mét kia, nói: 
"Vậu chẳng phải rất khó hay sao? " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Đúng thế, vì vậu nhiều khi hết trận đấu rồi mà song phương vẫn chưa thể 
đưa bóng vào vòng, lúc đó sẽ dựa theo số lần phạm quy của hai bên để quyết định thắng thua. 
Thi đấu bóng cũng là một loại tế lễ, bên thắng sẽ được dâng bóng lên cho thiên thần, cậu xem 
kìa bên trái có hình hoạ miêu tả đó." 


Quả nhiên, trên bức tường đá phía trái có khắc hình một người đàn ông uy nghi, ăn mặc hoa lệ 
đầu đội mũ miện, tau cảm một cây quyền trượng rắn hai đầu, cử hành nghi thức tế lễ. Trước mặt 
ụ, một đại biểu của đội chiến thắng quờò một chân dâng quả bóng lên, thành viên của đội vòn lại 
cung kính đứng thành một hàng, đầu lêu của một thành viên trong đội đã bị chém rơi xuống đất, 
nhưng người khắc hình không hề khắc cảnh máu tươi phọt ra, mà là bảy con rắn đang ngọ 
nguậy chen ra khỏi chỗ đầu lâu bị chặt kia. Nét mặt của mỗi người trên hình khắc đều sinh động 
vô cùng, khiến người ra nhìn một lần là không thể nào quên. 


Trác Mộc Cường Ba lắm bẩm nói: "Kiểu thi đấu đáng sợ thật." Bọn họ lại đi tiếp, tiếng súng thưa 
hơn rất nhiều, hơn nữa, Trác Mộc Cường Ba nhận ra, nhóm thứ ba từ đầu đến giờ chỉ có tiếng 
của một loại súng duy nhất. Lẽ nào nhóm ba chỉ có một người? Người đó là ai được nhỉ? 


Họ ởi qua ma trận vuông tổ hợp từ các bia đá, bên trên các bia khắc hình quốc vương, chiến sĩ, 
các tượng thần và động vật tượng trưng cho sự dũng mãnh. Điều làm người ta khó tin nhất là, 
trên một trong những tấm bia, rõ ràng là khắc hình rùa biển, chỗ này ở sâu trong lục địa cả ngàn 
câu số, sao lại có rùa biển xuất hiện được? Chỉ có thể cho là những người lưu lãng này đến từ 
một nơi gần biển, tổ tiên của họ nhớ đến sinh vật ở quê hương mà thôi. Càng đến gần nhóm ba, 
tâm trạng Trác Mộc Cường Ba lại càng căng thẳng, nếu nhóm ba không phải là người quen của 
bọn họ, vậy thì tính sao đây? 


Đi tới bên cạnh bức phù điêu hình báo châu Mỹ khổng lỏ, lạt ma Á La và Trác Mộc Cường Ba 
dừng bước đứng lại. lạt ma Á La cất tiếng: "Phát tín hiệu đi." Trong quá trình huấn luyện, họ đã 
học được một bộ phương pháp truyền tin bằng tín hiệu đặc biệt, tương tự như tiếng gào của dã 
thú, thoạt nghe hoàn toàn chẳng có quy luật gì, song thực ra lại ham chức nhiều loại tín hiệu 
trao đổi với nhau. Trác Mộc Cường Ba chum miệng lại, âm thanh thấp trầm phát ra từ cổ họng, 
tự như một con tỉnh tỉnh đang "khẹc, khẹckhẹc khẹc" Rất nhanh sau đó, phía sau một toà kiến 


Trang 437/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trúc trác lập tức phát ra tiếng khịt mũi, Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đều mừng rỡ thốt 
lên: "Là giáo sư! Giáo sư Phương Tân! " 


Hai người liền rảo chân chạy ào tới, chỉ thấu giáo sư Phương Tân cũng đang mừng rỡ khôn xiết, 
tau cảm một khẩu súng lục tự động, bảo vệ hai cái bao lớn, bên cạnh ông, là một cái hố sâu 
không thấy đáy. Giáo sư Phương Tân khích động thốt lên: "May quá, cuối cùng cũng gặp lại các 
bạn rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba cũng vô cùng khích động, không ngừng hỏi han: "Sao thầy lại ở đây? Các 
thành viên khác trong nhóm thầy đâu? Mẫn Mẫn không ở cùng với mọi người à? Mẫn Mẫn đâu? 


H 


Nụ cười tắt trên môi giáo sư Phương Tân, nghoảnh mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh, áu náu 
đáp: "Mẫn Mẫn cô ấwrơi xuống đó rồi! " 


"Hải " Quả tim Trác Mộc Cường Ba tức khắc từ chân mây rơi tõm xuống địa ngục. Cái hố nàu 
sâu thẳm đen ngòm, chỉ thấu mộ mặt phẳng nghiêng xuống dưới, căn bản không thấy đáy đâu, 
rơi xuống đó, rơi xuống đó làm sao mà lên được? "Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện 
gì? " Gã lớn tiếng chất vấn. 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Đêm qua chúng tôi tới đây, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm nay lúc 
chuẩn bị rời khỏi thì Mẫn Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng cậu, cô ấu còn gào thét gọi tên cậu 
nữa, sau đó chạy về phía nàu. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, không ngờ dưới đất lại có cái hố 
sâu thế này, tôi vốn đã chộp được cô ấy rồi, ài, kết quả là chỉ chộp được cái ba lô." 


Z1! 


Trác Mộc Cường Ba như bị sét đánh, đầu óc ong ong, cứ hỏi đi hỏi lại: "Sao thế? Sao lại thế 
Cái hố đó nhìn rõ rành rành như vậu, sao lại bất cẩn mà rơi xuống đó được chứ, nếu người nói 
chuyện này không phải là giáo sư Phương Tân mà gã tôn kính nhất, chắc là gã đã cho rằng 
Đường Mẫn đã bị đầu xuống đó rồi. 


Lạt ma Á La thấy cái hố nàu nghiêng về phía Đông Bắc, tạo thành một đường chéo so với kim 
tự tháp, cách kim tự tháp chừng hai trăm bước chân, ông liếc mắt nhìn giao sư Phương Tân, nét 
mặt toát lên vẻ bi ai: "Đây làgiếng Thánh? " 


Giáo sư Phương Tân ai oán gật đầu. Nhìn nét mặt hai người Trác Mộc Cường Ba có thể đoán 
ra, người nào rơi xuống cái hố gọi là giếng Thánh này, cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé. Trác 
Mộc Cường Ba nhắm lấy hai vai lạt ma Á La, hỏi: "Giếng Thánh? Giếng Thánh? Là cái gì? Đâu 
là cái gì hả? " 


Lạt ma Á La đau xót nói: "Giếng Thánh là giếng người Maua cổ đại dùng để tế lễ, mỗi khi xảu ra 
thiên tai địch họa, người dân sẽ xếp hàng dài trước giếng, dâng lên đủ loại tế phẩm phong phú, 
trong đó có thiếu nữ còn đang sống và các tù binh chiến tranh. Giếng này rất sâu, tương truyền 
bên dưới còn có rắn và thuỷ quái, tóm lại là ai rơi xuống dướithì rất khócũng có thể nói làkhông 
có hụ vọng nữa! " lạt ma Á La chỉ tay về phía Đông, "Thông thường thì hai bên kim tự tháp có 
hai miệng giếng Thánh đối xứng nhau, khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp dường như được 
tính toán dựa trên tri thức thiên văn thì phải. " 

Trác Mộc Cường Ba nào còn nghe lọt tai những chuyện này, gã gào lên như người điên: "Không 
thể nào! Tuyệt đối không thế! " Gã đã nhớ ra, lúc Đường Mẫn gào gọi tên gã có lẽ chính là lúc 


Trang 438/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gã nhảy xuống nước, từ đó tới giờ cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi, Mẫn Mẫn một mình dưới 
đó chắc sẽ khóc thương tâm lắm lắm! Gã gí mặt vào miệng hố lắng nghe, rồi đột nhiên xách 
một cái túi ném vào trong, chỉ nghe tiếng trượt "soạt soạt soạt”" rồi "bịch” một tiếng, tựa như rơi 
xuống bậc cấp, tiếp đó lại là tiếng trượt "soạt soạt soạt", rồi lại "bịch”, tiếp theo lại là tiếng trượt. 
Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên nói với giáo sư Phương Tân: "Cái dốc này hình chữ chị, 
người rơi xuống đó không chết đâu! " 


Giáo sư Phương Tân vừa nghe thấy câu này, đã đoán ra Trác Mộc Cường Ba định làm gì, ông 
vội vàng lên tiếng cản ngăn: "Không được, Cường Ba à" Trác Mộc Cường Ba đã nhảy vù xuống 
dưới, sau đó giáo sư Phương Tân ở phía sau mới nói hết câu, "Bên dưới có không khí hau không 
còn chưa rõ” 


Hết tập 2 


Trang 439/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập III- Chương 1 - &ÿ Hiệu Mật Mã 


Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố, không nghe thấy hồi âm, liền lo lắng nói: 
"Cường Ba cũng lỗ mãng quá, vẫn cứ nóng nảy như vậy, chẳng có chút tố chất của người làm 
khảo sát khoa học gì cả. ˆ 


Lạt ma Á La thò đầu sâu vào miệng hố, nói: "Cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm thôi đâu, bên 
trong có gió. 


Có gió, đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa, thông gió có thể thổi tan khí 
độc, giữ cho không khí bên dưới lưu thông. Điểm này Trác Mộc Cường Ba đã học được ở chỗ 
đội khảo sát hoa học Khả Khả Tây Lý, hơn nữa xét theo tốc độ trượt xuống của ba lô, vì vậu, gã 
mới không hề do dự nhảy luôn xuống theo. Nhưng gã không thể ngờ, tốc độ trượt xuống của 
mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều. Đường hầm hình vuông đều tăm tắp phủ dày cát, 
làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như dầu bôi trơn vậu. Chưa đến mười giây, đã nghe 
"vù" một tiếng, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấu thân thể mình lơ lửng trên không, đầu va mạnh vào 
tường đá, kế đó cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại; chưa đầu mười giây sau, 
phần lưng gã đã áp tới bờ tường, va chạm một cú rõ mạnh, rồi lại đổi phương hướng. Cứ như 
vậy đập đi đập lại, không biết đã va đập bao nhiêu lần, rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô đã dùng 
chân đầy xuống lúc đầu. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy các tiếng động khác đi, rồi cả người gã văng ra 
khoảng không, trước tiên nghe tiếng ba lô rơi xuống nước, kế đó là tiếng thân thể gã "hạ thủy". 
Trong lúc hoảng loạn, chân tay cứ vung bừa tứ phía, kết quả vừa đạp 1 cái, đã thấy thân mình 
đứng vọt lên mặt nước. Hồ nước không sâu lắm, Trác Mộc Cường Ba đứng lên vừa hay để lộ ra 
cái đầu. Gã dợm bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi qua mới được. Trác Mộc Cường Ba 
vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạn đất. Trong bóng tối vang lên tiếng 
"soạt soạt soạt”, nghe như có cái gì đang lùi về sau. Trác Mộc Cường Ba cả mừng kêu lên: "Mẫn 
Mãn! Em phải không? Trả lời anh đi? " 


Không thấy trả lời, chỉ nghe "oa” một tiếng, rồi có người rống lên. Trác Mộc Cường Ba vội nói: 
"Đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây, em ở đâu? " Vừa nói gã vừa lần bước về phía tiếng khóc. 
Trong bóng tối vang lên giọng thốn thức: "Hức...hức, hức, em sợ quá...em sợ quá...em cứ tưởng 
không bao giờ gặp lại anh nữa, ức..." Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô trên lưng, rời khỏi hồ nước, 
giơ hai tay lần mò về phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại 
lạnh buốt. Hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. 


Trác Mộc Cường Ba nhỏ nhẹ an ủi: "Đừng khóc nữa, đừng khóc, anh ở đây. Không sao rồi, anh 
ở đây rồi này." Đường Mẫn rúc đầu sâu vào ngực Trác Mộc Cường Ba, hai vai run rấu, khóc thút 
thít đến đau lòng, nói câu được câu mất: “Trong thành... hức... em nghe thấy tiếng anh... em 
gọi tên anh...hức hức... anh không nghe thấy em gọi anh à? Em... hức...chạy về phía anh... 
hức... kết quả... kết quả...rơi xuống chỗ này, hức... chỗ này không có đường, lại không nhìn 
thấy gì, hức..." 


Trác Mộc Cường Ba chỉ biết tiếp tục an ủi cô: "Được rồi, khóc nhiều quá thì không xinh nữa 


Trang 440/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đâu. Anh mang theo ba lô của em xuống đây này, bên trong có thứ gì chiếu sáng được không? 
Ở đâu tối om om chẳng nhìn thấy gì cả." 


"Có". Đường Mẫn đã thôi không khóc to, nhưng vẫn cứ nức nở thốn thức, đón lấy ba lô lục lọi. 
Chỉ thoáng sau, đèn đã sáng lên, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của Đường 
Mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên trong như tranh sơn dầu treo tường phái ấn tượng, 
mắt đỏ mọng vì khóc, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lại làm nhòa đi những vết bùn trên đôi 
má phấn, trông như hoa lê đẫm mưa, hoa hồng đẫm sương vậy. Gã vừa tức vừa buồn cười, 
miệng hơi nhếch lên tủm tỉm. Đường Mẫn nín khóc, ngây ngây nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi 
hỏi: "Có phải xấu xí lắm không? " Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, cô lại "oa” một tiếng rồi tiếp 
tục khóc lóc. Trác Mộc Cường Ba vêu chiều nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên, cười cười bảo: 
"Được rồi, rửa một chút là sạch sẽ ngay thôi. Em có bị thương không? " Bản thân gã cũng bị đập 
vào người vào tường không biết bao nhiêu lần, giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm cả. 


Bên ngoài giếng Thánh, lạt ma Á La nói: "Quân du kích lại lui xuống rồi, xem ra đám ăn thịt 
người đã chiếm phần lợi thế. Chúng ta ở đây cũng không thoát nổi đâu, may ra bên trong này 
còn tìm được đường thoát nào khác. " 


Giáo sư Phương Tân trợn trừng mắt nhìn lạt ma Á La, hoảng hốt kêu lên: "không phải ngài cũng 
muốn... ngài đã nghĩ kỹ chưa đại sư." 


Lạt ma Á La chắp tay trước ngực nói: "Hoạt Phật sẽ chỉ đường dẫn hướng cho chúng ta." Dứt 
lời, ông liền chui vào trong giếng theo tư thế ngồi kiết già. Giáo sư Phương Tân há hốc mồm 
nhìn con người cuồng tín trước mặt, rồi lại nhìn đám phần tử vũ trang đang hò hét xông tới, cuối 
cùng thở dài một tiếng, ném ba lô xuống miệng giếng, rồi nhảy vào theo. 


Đường Mẫn bảo nước trong giếng Thánh này toàn ngâm xác người chết, nói thế nào cũng 
không chịu đi rửa mặt. Trác Mộc Cường Ba phải khuyên giải mãi, bảo nước hồ này là nước 
nguồn, thông với mạch nước ngầm dưới lòng đất, rồi lại chiếu sáng cho cô nhìn rõ hồ nước 
trong thấy cả đáy. Bấy giờ Đường Mẫn mới miễn cưỡng ởi rửa mặt. Trác Mộc Cường Ba cầm 
nguồn sáng đó lên ngắm nghía. Trước đây gã chưa từng thấy thứ này bao giờ, nguồn sáng chính 
là một cái mũ, nhưng lại không giống mũ có đèn pha của công nhân khai khoáng hay đội, mà 
chỏm mũ có một cái trụ thẳng, giống như gắn cây nến trên đỉnh đầu vậu. Đường Mẫn nói: "Đâu 
là mũ chiếu sáng, dành riêng cho các chuyên gia thám hiểm khảo cổ sử dụng. Tại vì trong môi 
trường hoàn toàn xa lạ, đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng, sẽ làm xuất hiện rất nhiều khu 
vực mù trong thị giác. Để loại trừ những chỗ tia sáng không chiếu tới được, người ta mới sử dụng 
loại mũ gắn bóng đèn bên trên thế này, như vậu thì có thể chiếu sáng được cả ba trăm sáu mươi 
độ rồi. Nhưng ánh sáng kiểu này phân tán, không thể chiếu xa, nên phải sử dụng kết hợp cả 
đèn pha lẫn mũ chiếu sáng mới đủ." 


Trác Mộc Cường Ba giơ cao chiếc mũ chiếu sáng lên: "Xem xem ở đây có lối thông nào khác 
trước đã." 

Đột nhiên có tiếng "bịch bịch" vang lên, làm Đường Mẫn sợ giật bắn mình, vội ôm chặt Trác 
Mộc Cường Ba. Gã mỉm cười nói: "Đừng sợ, là giáo sư Phương Tân hay lạt ma Á La xuống đấy 
thôi." 


Vì đã có ánh sáng, giáo sư Phương Tây và lạt ma Á La không bị một phen hốt hoảng như Trác 
Mộc Cường Ba lúc nãy. Hai người bơi lên bờ, lạt ma Á La nhìn ngó quanh cái hang ngầm, rồi 


Trang 441/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói: "Giếng Thánh này khác hẳn với bình thường thì phải." 


Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội nói: "Giờ chúng ta ở chung một chỗ rồi. Vậu có ai bảo cho 
tôi biết làm sao ra khỏi đây được không? " Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng bằng một cái sân 
bóng rổ, hai phần ba phía bên trái là nước, bên phải hơi nhô cao, để lộ ra một phần ba còn lại. 
Bốn phía đều là tường đất, miệng hố nơi họ rơi xuống ở ngay giữa bức tường, bên bức tường đối 
diện cũng có một miệng hố y như vậy, trên đỉnh đầu dường như là đá thiên nhiên, cách mặt đất 
tới ba bốn mét, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Trước tình cảnh này, Trác Mộc Cường Ba 
cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghịu, cố gắng không chọc giận 
thâu giáo mình thêm nữa. 


Lạt ma Á La bỗng hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Lúc rơi xuống cậu đã chuyển hướng mấy lần? " 


Trác Mộc Cường Ba ngần người. Lúc nãu va đi va lại đảo điên một trận, đầu óc lung bung ai mà 
nhớ được đã qua bao nhiêu khúc ngoặt cơ chứ. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân cất tiếng đáp: 
"Mười tám khúc ngoặt, đúng như chúng ta đã nghĩ." Lạt ma Á La khẽ gật gật đâu: "Xem ra, 
chúng ta đang ở phần đáy của kim tự tháp Mava rồi." Đường Mẫn lầm bẩm nói: "Mười tám khúc 
ngoặt." Dường như cô cũng nhận ra điều gì đó. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả, lại hỏi: "Cái gì mà mười tám lần chuyển 
hướng? Sao lại đúng như hai người đã nghĩ? Thầy giáo? " 


Giáo sư Phương Tân "phì" một tiếng, đoạn nói: "Đừng gọi thân thiết thế chứ, cậu đã phạm phải 
đại kụ trong công tác khảo sát khảo cổ rồi đó." 


Lạt ma Á La giải thích: "Toà kim tự tháp khổng lồ nàu, riêng phần trên mặt đất đã cao tới mấu 
trăm mét, chính là kiến trúc lớn nhất mà chúng ta trông thấy, còn bên dưới móng, chỉ sợ cũng 
sâu mấy chục mét. Người Mava rất có thể dựa theo lý giải của họ về địa ngục để xâu dựng nên 
cung điện ngầm dưới lỏng đất này. " 


"Mười tám tầng địa ngục! " Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt lên. Đường Mẫn nói: "Không, địa 
ngục của người Mawa có chín tảng. Mười tám là bội số của chín, ở giữa hai lần chuyển hướng 
chính là một tầng địa ngục, vậy thì, giờ chúng ta đang ở dưới địa ngục đó." 


Lạt ma Á La gật đầu nói: "Ưm, ở đoạn cuối cùng, đoạn dốc vừa dốc vừa dài, có lẽ bây giờ chúng 
ta đang ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Nếu đúng là như vậu, chỉ sợ không còn đường ra nữa 
rồi." Giáo sư Phương Tân "hừ' mạnh một tiếng. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tìm thử đi, có lẽ còn có đường ra khác cũng không chừng." Nói xong, 
liền cùng Đường Mẫn chầm chậm lần tìm kiếm dọc theo các vách tường. 


Lạt ma Á La và giáo sư Phương Tân vẫn chưa có hành động gì, chỉ ngồi bên mép nước trầm tư, 
lạt ma Á La nói: "ở đâu có một điểm rất kù lạ. Nếu là giếng thánh, bên dưới cho dù không có 
xương người thì cũng phải có tế phẩm, nhưng vừa nãy ở dưới nước, ngoài một ít xương khô của 
dã thú thì tôi không còn thấy gì khác nữa.” 


Giáo sư Phương Tân cũng tán đồng: "Phải, đúng vậy, tình huống này dường như chỉ có một khả 
năng để giải thích." Ông và lạt ma Á La đưa mắt nhìn nhau, trừ phi sau khi giếng Thánh nàu xâu 
xong, chưa từng được sử dụng một lần nào, người trong thành vì một nguyên nhân nào đó đã bỏ 
rơi cả thành trì nàu đi nơi khác. 


Trang 442/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"AI " Đúng lúc đấy, tiếng kêu kinh hốt của Đường Mẫn vang lên, trong không gian kín mít này 
tiếng kêu trở nên lảnh lót vang động lạ thường. 


Giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La vội vàng chạy tới, họ và Trác Mộc Cường Ba vừa đến, liền 
phát hiện ra bên mép tường có một hốc khoét rỗng, bên trong có một bộ hài cốt dựng nghiêng 
nghiêng. Không hiểu Đường Mẫn đã chạm phải chỗ nào, làm phiến đá bịt kín cái hốc này tự 
dưng rời ra. 


Trác Mộc Cường Ba bước tới quan sát, nhưng bị giáo sư Phương Tân kéo lại. Ông nói: "Đừng lại 
gần, trên phiến đá kia hình như có thứ gì đó." 


Lạt ma Á La đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá ấu rồi, ông ngồi xổm phía trước, nói: "Không phải 
bằng đá, mà bằng đất, hình vẽ bên trên là... là bản đồ đơn giản của hang động này! ” 


Giáo sư Phương Tân cũng bắt đầu quan sát, rồi đưa ra phán đoán: "Nhìn trang phục của người 
này, chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ mười tám hoặc mười chín. Cái hốc do con người đào 
ra này e là cũng do ông ta tự đào ra, nhưng tại sao bên cạnh ông ta lại không có thứ gì vậy nhỉ? 


H 


Lạt ma Á La nói: "Chiếu đèn lại gần một chút, người nàu đã để lại cho chúng ta một số thông 
tin, nhìn bức tranh này xem.” 


Giáo sư Phương Tân liếc mắt nhìn qua, nói: "Tấm vách đất này bị vỡ rồi, hình vẽ có hơi lệch lạc. 
Mẫn Mẫn, dùng công cụ ráp lại đi." Mẫn Mẫn "vâng" một tiếng, bắt đầu lục tìm các thứ trong ba 
lô của giáo sư Phương Tần. 


Trác Mộc Cường Ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối 
hợp nhịp nhàng như vậy bao giờ, mỗi người đều làm việc của mình, quả thực là khoảng cách 
chênh lệch so với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. 


Đường Mẫn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải ba bốn lượt khóa mới mở được 
ra, bên trong lại là một tầng hộp sắt, thì ra là chiếc máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân. 
Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Một chiếc máy tính mà phải giữ gìn phức tạp như vậy àI " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Máy tính chính là nòng cốt của nhóm chúng tôi, so với người, vị 'đội 
trưởng' này còn quan trọng hơn nhiều." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy cũng không cần phải bọc thêm một tẳng hộp sắt nữa chứ." 


Giáo sư Phương Tân cười cười: "Đừng coi thường chiếc hộp ấy, không có nó, chiếc máy tính nàu 
của tôi không qua nổi khu vực bão tố đâu. Nó có một tẳng chống điện lụ, cho dù bị luồng điện 
năm trăm nghìn vôn đánh thẳng vào, cũng vẫn giữ được hoàn hảo món đồ để bên trong." 


Lạt ma Á La câm 1 thiết bị điện tử khác, nói: "Độ bão hòa oxy trong không khí là hai mươi bảu 
phần trăm, các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới hai phần nghìn, hàm lượng bụi thấp hơn năm 
phần trăm; chỉ số hóa sinh của nước đạt tiêu chuẩn, có một tầng oxit cacbon hỗn hợp với hụdro 
cacbon; chỉ số sinh hóa của bùn đất đạt tiêu chuẩn, nhưng cacbon, ni tơ và muối vô cơ thì vượt 
quá tiêu chuẩn." Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Hụ vọng không phải là vậy." Lạt ma Á La 
cũng gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba đần mặt ra, rõ ràng là học cùng một nơi, tại sao người ta 


Trang 443/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết cả vậy? 


Đường Mẫn đã lắp pin vào chiếc máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân, nối với webcam và 
máy scan. Lạt ma Á La và giáo sư Phương Tân lấy các dụng cụ trong hộp đồ Đường Mẫn đưa 
cho ra, đeo găng tay, cầm bàn chải, bắt đầu làm sạch phiến đất. Trác Mộc Cường Ba nuốt nước 
bọt đánh "ực"” một tiếng, thầm nhủ: "Xem ra chuyên nghiệp thật. " 


Phiến đất đã được scan vào máy tính, giáo sư Phương Tân nói: "Tốt quá." Đường Mẫn lại lấy ra 
một chiếc mũ chiếu sáng nữa, cả căn hầm liền sáng bừng lên. Lạt Ma Á La lấy webcam quét qua 
một lượt khắp cái xác kia, nhập hết các số liệu vào máy tính. Giáo sư Phương Tân thành tạo 
thao tác trên máy tính, dùng kỹ thuật phục hồi trên máy, chậm rãi ghép từng mảnh vỡ của 
phiến đất lại với nhau, tự động nối các khe hở lại, một tấm bảng đồ hang động đường nét rõ 
ràng và hơi có phần thô sơ hiện lên trước mặt bốn người. Hình vẽ này và cảnh vật họ nhìn thấy 
trong cái hằm này đại thể là tương đồng, nhưng ở giữa hằm có vẽ một ngôi sao năm cánh rất 
lớn, mỗi góc sao đều tiếp xúc với vách tường. Trên phiến đất còn khắc một số hình vẽ mơ hồ 
không thể nhìn rõ, sau khi giáo sư Phương Tân nhập vào một loạt các lệnh "xóa răng cưa ở 
viên", "làm rõ hình", "giảm bóng mờ”, các kú hiệu mờ mờ như một đám hồ nhão dần dân thành 
hình, giáo sư Phương Tân mừng rỡ reo lên: "Là tiếng Anhl " 


"When There ls a Will There ls a Wav", đây là một thành ngữ trong tiếng Anh, thường dịch 
thành "Có chí thì nên”, dịch theo mặt chữ thì gần giống với câu "Xe đi tới núi thì ắt có đường”. 
Giáo sư Phương Tân nhìn lạt ma A La hỏi: "Đại sư thấy sao? " 


Lạt ma Á La nói: "Trước tiên, ở giữa không có ký hiệu gì tách rời, đâu hình như không phải 
chuyện ngẫu nhiên; thứ nữa câu này có mấy chữ viết lớn in nghiêng, không khó phát hiện ra 
tính trùng lặp của các chữ cái này, nếu bằng đầu bằng w, vậu thì ý của nửa câu sau có thể lú giải 
thành `đâu chính là lối ra'.. Đây là một câu đa nghĩa." 

Giáo sư Phương Tân nhìn đường thẳng cắt ngang ngôi sao năm cánh bên dưới hàng chữ cái, 
nói: "nhìn đường thẳng này đối ứng với chỗ nào của căn hầm nhỉ? " 


Mọi người nhìn hình vẽ, rồi tìm được một điểm trên vách tường. Trác Mộc Cường Ba xung 
phong nhận việc thăm dò nơi đó, gã gõ gõ vào tường, đương nhiên thấu rỗng bên trong, liền 
đập vỡ một cái hốc đủ cho một bàn tay vào đó. Ba người còn lại đều nhìn gã với vẻ chờ đợi, đột 
nhiên Trác Mộc Cường Ba "ai cha” một tiếng, rụt vội tay ra như bị bò cạp đốt, máu tươi chảu 
ròng ròng: "Bên trong có giấu đao, ngoài ra không còn gì hết! " 


Đường Mẫn nhanh nhẹn lấy thuốc và bông băng trong túi ra, sát trùng rồi băng bó cho gã. Trác 
Mộc Cường Ba nhìn câu tiếng Anh kia, lầm bẩm nói: "wti, wti, là dầu thô kỳ hạn, dầu thô, là... là 
nước! Chắc là đường thẳng bên dưới, đây là một câu đố lỏng trong câu đối Đáng ghét thật! " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đường ở dưới nước? Không thể nào, rốt cuộc ông ta muốn giấu thứ 
gì? 


Lạt ma Á La nói: "Để tôi xem xem." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Để tôi đi cho." Gã không muốn người khác bị thương, một mình lần 
mò dưới nước. 


Hồ nước này chỉ có mấy kẽ hở không đủ đút lọt ngón tay; đây là một căn hầm do con người đào 


Trang 444/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuống đất mà thành, căn bản không thể đột phá bốn vách tường để tìm lối ra nào khác. Từ từ, 
Trác Mộc Cường Ba cũng mò được thứ gì đó, liền cầm lên, thì ra là một chiếc xẻng công binh 
bọc trong vải dầu. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra nhìn cái xẻng, lắm bẩm nói một mình: 
"Để lại thứ này làm gì? Lẽ nào bảo chúng ta đào địa đạo thoát ra? " 


"Đợi chút." Giáo sư Phương Tân cầm lấy chiếc xẻng công binh, chỉ vào vết khắc trên cán: "Đâu 
là gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba nhìn lại, quả nhiên thấy trên cán xẻng có khắc ba chữ cái xiêu 
xiêu vẹo vẹo "CMG", liền lắm bẩm nói: 'CMG? Tập đoàn Nghiên cứu Phát triển Phản Mềm 
Trung Quốc? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "nói bậu, hai trăm năm trước làm gì có tổ chức này chứ." Ông bật máu 
tính lên, rồi nhập từ khóa vào, máy tính bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu nội bộ, tìm kiếm tất 
cả những cụm từ tiếng Anh viết tắt thành "CMG”. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, ổ cứng máy tính 
xách tay của giáo sư Phương Tân sử dụng công nghệ dòng dữ liệu quang học tiên tiến nhất của 
Mỹ, dung lượng lên đến 80 Terabvte, có thể nói là một dung lượng khủng khiếp, dù có lưu cả 
bảo tàng Anh quốc vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Giáo sư Phương Tân nói: "Cái này thì thế nào? 
Đây là một từ viết tắt của ngành giao thông, ý là `phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước 
mặt." 

Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ: "Điểm xuất phát? Điểm xuất phát ở đâu? Vị trí trước mặt là chỉ 
chỗ nào chứ? " 


Lạt ma Á La nói: "Điểm xuất phát có lẽ là để chỉ điểm gốc ban đầu, là nơi người này tọa hóa, vị 
trí trước mặt đương nhiên chính là nơi cậu nhặt được cái xẻng. Nhìn tấm bảng đồ này, điểm xuất 
phát và vị trí trước mặt, vừa vặn chính là hai góc của ngôi sao năm cánh, góc gữa chúng, nếu 
phóng đại lên thành tủ lệ lớn, chắc là..." Ông bước sang trái ba bước, vác tường phía đó vừa hau 
có một núm gồ lên. Trác Mộc Cường Ba giơ xẻng công binh lên, hỏi: 1) đâu hả? " Lạt ma Á La 
khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu vung xẻng lên đào đất, vừa đào vừa càu nhàu: "Chỉ 
một con đường thôi mà, cần gì phải giở lắm trò như vậy chứ? " 


Đào được gần một mét, Trác Mộc Cường Ba đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng chạm phải một vật 
bằng kim loại. Gã cả mừng, vươn tay ra rờ lấy, là một cái tay năm quấn bằng dây sắt, đã gỉ hoen 
gỉ hoét ra rồi. Gã vừa kéo một cái... "ầm rầm rầm" cả vách đất trước mặt Trác Mộc Cường Ba 
liên đổ sập xuống, nếu không phải lạt ma Á La nhanh tau, chắc chắn gã đã bị đè bên dưới rôi. 


Đường Mẫn lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? " Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, sắc mặt nhọt đi, 
không ngờ đây lại là một cạm bẫy, nếu không kịp tránh đi, cho dù không bị đất đá đè cho chết 
hay bị thương, thì cũng bị cả tảng tường đất chôn bên dưới. Chỉ nghe lạt ma Á La nói: "Ô, vách 
tường đã bị đào rỗng, sau đó lấy bùn nhão đắp thành tường bùn, bên trên đặt đá hoặc gạch, để 
xương cốt dã thú bên dưới chống đỡ, dây sắt quấn thành tau nắm kéo cột chống này, khi có 
người dùng sức kéo tau nắm này, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi bức tường sập 
xuống. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Rất giống bẫy bắt người của Câu lạc bộ Săn người Anh quốc thế kỷ 
mười tám. Người này không đơn giản đâu." 


Trác Mộc Cường Ba vừa tức vừa giận, giơ xẻng lên định đập nát bộ xương kia, bỗng giáo sư 
Phương Tân phát hiện sau bức tường đổ có mấy chữ cái khác, hợp thành chữ "SIN", ông lẩm 
bẩm nói: "Tội ác nguyên thủy? " Lạt ma Á La cũng sực nhớ ra: "A, sao năm cánh, đây là kú hiệu 


Trang 445/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo, tượng trưng cho tội ác nguyên thủy, khi trước chỉ là một 
nửa âm tính của thế giới, về sau bị giáo lú xuyên tạc bóp méo thành hóa thân của ma quỷ. Thực 
ra, trong một số dị giáo, nó cũng mang ú nghĩa khởi điểm và sơ nguyên, khi thế giới còn trong 
trạng thái hỗn độn ban đầu, do năm nguyên tố hợp thành. " 


Trang 446/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Âm Trận 


Giáo sư Phương Tân ngăn Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Cường Ba, đừng nóng nảy quá, để bọn 
tôi xem đất chân nhà thám hiểm nàu xem sao. Quả đúng vậy, mọi người xem ởi, chất đất dưới 
chân ông ta và xung quanh hoàn toàn khác nhau. Ông ta đem đất ở vũng bùn bên dưới và đất 
bổ trong tường đất ra đổi vị trí cho nhau, mà bởi vì cái hằm này đã có cả hơn ngàn năm tuổi, 
nên đất trên tường và đất bị ngâm trong nước đã thành ra hai loại hoàn toàn khác nhau, chúng 
ta thật ngu quá, đặc trưng rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. Nào, chúng ta dịch bộ 
xương này ra, Cường Ba, tiếp tục đào chỗ này đi." 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng hỏi: "Không có chốt bẫu gì nữa chứ? " Giáo sư Phương Tân lắc đầu: 
"Chắc là không đâu, nơi này bé tẹo như vậy, không gian nào có thể lợi dụng ông ta đều lợi dụng 
hết cả rồi, đào đi, chúng tôi canh chừng cho cậu." 


Trác Mộc Cường Ba không hiểu, người nàu rõ ràng đã chết rồi còn muốn giở nhiều trò như vậy 
làm gì, lẽ nào ông ta muốn thể hiện tài hoa của mình trước hậu nhân. Hay chỉ muốn lấy việc gạt 
người ta làm trò vui? Lần này gã đào được một bọc vải dầu. Mở lớp vải ra, bên trong là một 
chiếc túi bằng vải buồổm mà các nhà thám hiểm thế kủ trước hay sử dụng, trong túi có vài thứ 
công cụ, vài thứ đồ chơi nhỏ, còn có một cái đầu lâu bằng pha lê được chế tác rất tỉnh xảo nữa. 
Trác Mộc Cường Ba nhấc lên một cuốn số ghi chép bìa da rách nát, giáo sư Phương Tân vội 
nói: "Cần thận, cuốn số đó rất quan trọng, đống đồ này đã để cả trăm năm, trang giấy rất giòn 
vếu, đặt xuống đất đi." Ông hiểu rõ, đối với một nhà thám hiểm, thông tin quan trọng nhất mà 
người đó để lại, không gì hơn cuốn số ghi chép của anh ta. 


Khi cuốn số ghi chép rách bươm đã ngả sang màu vàng ấy được mở ra, ngay trang đầu tiên chủ 
nhân của nó đã nắn nót viết một hàng chữ nghiêng bằng tiếng Anh: “Tôi tên là Pieri, đã là ngày 
thứ mười rồi, tôi biết mình sẽ chết..." Giáo sư Phương Tân khẽ thốt lên: "Thì ra là ông tal " 


Đường Mẫn hỏi: "Ai vậy? " 


Giáo sư Phương Tân hắng giọng giải thích: "Cũng là những nhà thám hiểm kiệt xuất trong giai 
đoạn cuối thế kửủ mười tám đầu thế kỷ mười chín, nhưng ông ta rất khác với những người khác, 
Pieri không bao giờ đến những vùng thắng địa thám hiểm nổi tiếng, mà luôn một mình tìm kiếm 
những cung điện dưới lòng đất nguy hiểm nhất, bí mật nhất. Ông ta là bạn thân của nhà thám 
hiểm Stanleu, nhưng sự tích về ông ta rất ít lên mặt báo, thế nên danh tiếng cũng kém xa 
Stanleu. Tôi phát hiện ra ông ta trong lúc tra cứu tư liệu về Stanley, có tin đồn ông ta đã mất 
tích ở châu Phi không ngờ lại chết ở chỗ nàu. Vì vậu tôi mới nói ông ta không đơn giản mà, có 
thể lợi dụng các công cụ thô sơ trong phạm vi nhỏ hẹp này, đưa ra một câu đố nhiều tầng, lại 
còn sắp đặt cạm bẫy gần như chí mạng, việc nàu cần phải là một nhà thám hiểm thì mới làm 
được.” 


Chỉ thấy phía sau lại viết tiếp: "Bất kể bạn là ai, cũng bất kể là bạn đã phá giải được câu đố của 
tôi hau đã tránh được chốt bẫu, chỉ cần bạn có cuốn số này trong tay, chứng tỏ rằng bạn đã sở 
hữu cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện dưới lòng đất này. Nếu bạn 
chỉ tình cờ nhìn thấy, thì hãy hủy cuốn số này đi, lặng lẽ ở đâu mà chờ chết, vậu sẽ dễ chịu hơn 


Trang 447/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


con đường tiếp sau đó nhiều..." Sau đó là một đoạn dài ca ngợi vẻ đẹp của Bạch thành, mỗi lời 
văn mỗi nét bút đều tràn ngập sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Ông ta đã viết thế nàu về cung 
điện ngầm dưới đất: "Đây là cung điện dưới lòng đất hùng vĩ nhất, lộng lẫu nhất, đồng thời cũng 
ghê rợn nhất và đẫm mùi máu tanh nhất tôi từng trông thấy. Hệ thống máu móc điều khiển vô 
cùng phức tạp, các cạm bẫy vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều ngập trong bầu không khí thần bí và 
mù mờ không thể đoán biết, mỗi bước chân đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng. Và cả nghi thức 
tôn giáo cũng như các lễ tế của nền văn minh nàu nữa, đều khiến tôi không thể nào chấp nhận 
được. Tôi không dám tin, những người sở hữu một nền văn minh phát triển bậc cao như thế, 
sao lại phạm phải những tội ác của loài ma quỷ ấy... tóm lại, có thể tìm được cuốn số ghi chép 
này, chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định, bước đầu tiên này, đã giam cẩm tôi ở chốn tuyệt 
lộ này, chỉ cần bạn qua được, con đường phía sau..." Cuốn sổ này đã để quá lâu, rất nhiều chỗ 
rách hỏng, nhưng đọc vẫn hiểu được đại Ú. 


Tiếp sau đó, hơn nửa trước của cuốn số đều ghi chép về các chuyến thám hiểm ở những vùng 
đất khác nhau của Pieri. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn số này quá rách nát, bèn scan hết nội 
dung của nó nhập vào máy tính, sau đó cả bọn mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình. Phải đến 
mấy chục trang cuối cùng, Pieri mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa kim tự tháp mà ông ta 
gọi là kim tự tháp Ahezt này, hoàn toàn được viết theo trình tự ngược. Về điểm này, giáo sư 
Phương Tân giải thích như sau, thông thường các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới 
chỉnh sửa lại các trải nghiệm của mình, lần này Pieri biết mình không thể sống trở về, vì vậu mới 
viết lại theo trình tự ngược, mục đích chính là để giúp đỡ kẻ bất hạnh đến sau tìm được lối ra. 


Thực ra lối ra cũng rất đơn giản, ở ngay trên đầu họ, có một phiến đá có thể dịch chuyển được. 
Ngài Pieri này chính là từ trên đó xuống đây, ông ta không chịu nổi sự cám dỗ muốn tìm hiểu 
xem bên dưới rốt cuộc có thứ gì, để rồi sau khi xuống mới nhận ra, mình căn bản không thể nào 
trèo lên được nữa. Cả bốn người đều lấy làm tiếc nuối, một nhà thám hiểm vĩ đại, không ngờ lại 
bị khoảng cách cao bốn mét giam cầm đến chết trong không gian nhỏ bé này. Trác Mộc Cường 
Ba nói: "Thực ra, ông ấu hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên, như vậy thì có thể với tới chiều 
cao bốn mét kia rồi." 


"Không được, " giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Đất ở đây thông với mạch nước ngầm, chất đất rất 
mềm, muốn đắp một ụ đất cao bốn mét, đồng thời chịu được trọng lượng của một người, ít nhất 
phải đào chừng mười mét đất ở xung quanh, lại còn đảm bảo không bị nước làm trôi rữa đi nữa. 
Muốn hoàn thành công trình như vậy với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời 
gian. 


Đường Mẫn nói: "Có thể đào thông xuống mạch nước ngầm phía dưới, vậy thì có thể theo mạch 
nước ấu mà thoát ra ngoài rồi. " 


Lạt ma Á La lên tiếng phản bác: "Không được, đây là địa điểm người Mava chọn lựa kỹ càng, để 
đảm bảo nước ngầm thầm vào mà lại không làm xói lở chỗ này, cả bốn phía ít nhất phải cách 
mạch nước ngầm trăm mét trở lên, đào một đường hầm như vậy còn khó hơn." 


Giáo sư Phương Tân tiếp lời: "Không cần nghĩ nữa, người ta là một nhà thám hiểm dạn dày kinh 
nghiệm, không để mình bị vây khốn ở nơi có thể thoát ra được đâu, điều mọi người nghĩ đến, vị 
tiên bối nàu cũng có thể nghĩ đến, chắc hắn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra quyết 
định bỏ cuộc thôi. Giờ việc chúng ta cần làm, chính là tìm thấy lối ông ta đã xuống đây." 


Trang 448/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mân ngấng đầu lên nhìn, đoạn nói: "Bên trên hoàn toàn bị bịt kín, nếu có cửa hang, 
chúng ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ? " 


Lạt ma Á La giải thích: "Đơn giản lắm, bởi vỉ trong mấu trăm năm kể từ khi Pieri bị giam cẩm tới 
lúc chúng ta tới đâu, lại có vô số phần tử đạo trộm mộ ghé qua nơi nàu, rồi có người phát hiện 
ra cái giếng hoàn toàn không có chút giá trị nào này, lúc bỏ đi họ đã bịt lối ra lại như cũ, giờ 
chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi." 


Đường Mẫn nói: "Chúng ta có công cụ nào dài đến thế đâu? " 


Lạt ma Á La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, giáo sư Phương Tân lại nhìn Trác Mộc Cường 
Ba, sau đó cả ba đồng thanh thốt: "Tháp người! " 


Trác Mộc Cường Ba làm chân tháp, lạt ma Á La ngồi lên vai gã, giáo sư Phương Tân lại ngồi 
khoanh chân trên vai lạt ma Á La, cuối cùng, Đường Mẫn đứng trên vai giáo sư Phương Tân, hai 
tay ấn vào trần cái hầm, lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toáng lên: 
"Đừng, đừng lắc mài! Đứng vững, đứng vững! " 


Hai chân Trác Mộc Cường Ba đã mềm nhũn, thầm nhủ: "Anh thực không thể đứng vững nổi 
nữa rồi." Mặc dù thân hình gã to như tháp sắp, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng 
lượng cộng lại gần gấp đôi thể trọng của mình, quả thực cũng lực bất tòng tâm, không thể không 
bước về phía trước một hai bước, chân bắt đầu loạng choạng. Đường Mẫn vừa hoan hỉ reo lên: 
“Tìm thấy rồi, phiến đá này lỏng lắm! " thì Trác Mộc Cường Ba cũng không giữ vững được nữa, 
gã lao về phía trước, bốn người dựa hết cả vào tường, cơ thịt ở hai chân Trác Mộc Cường Ba đã 
bắt đầu chuột rút, nhưng gã vẫn nghiến răng kiên trì chịu dựng. Giáo sư Phương Tân ở tầng tháp 
thứ ba hỏi với xuống: "Cường Ba, không sao chứ? Có cần nghỉ chút không? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không cần, Mẫn Mẫn, chuẩn bị xong chưa, chúng ta qua bên đó nhé! 
" Dứt lời gã lại bắt đầu dịch chuyển đôi chân nặng như chì, gã hiểu rõ, nếu làm lại từ đầu, mình 
tuyệt đối không đủ sức cùng lúc nhấc cả ba người lên như vậy nữa. 


Phiến đá được đẩy ra, phiến đá trên trần dày đến gần nửa mét, nếu không có cái lỗ này, dựa 
vào sức người thật sự rất khó đục ra được một cái khác. Phiến đá vừa nhích ra được một khe 
hẹp, Trác Mộc Cường Ba đã không cầm cự nổi mà quụ xuống đất, lạt ma Á La lập tức nhảy ra 
đồng thời đưa tay đỡ lấy giáo sư Phương Tân, cũng may Đường Mẫn đã bám kịp vào khe hở đó, 
được ba người bên dưới cổ vũ, cuối cùng cô cũng nghiến răng bò được lên trên. 


Có một người lên trên thì dễ dàng hơn nhiều, Đường Mẫn thả dây an toàn xuống, ba người còn 
lại đều bám vào đó leo lên, rồi ngồi thở hồng hộc. Cả mấy người đều hiểu rất rõ, chỉ cần rời 
khỏi mảnh đất chết dưới kia, hụ vọng sống sót sẽ nâng lên đến chín mươi chín phần trăm. 


Giáo sư Phương Tân hỏi: "Ở đâu là chỗ nào vậy nhỉ? " Đường Mẫn lên tiếng đáp: "Không biết 
nữa, cháu chẳng nhìn thấu gì cả." 


Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn, mũ phát sáng chiếu không tới trần, ngoài 
xa tầm mười mét cũng toàn là một vùng tối như hũ nút. Mặt đất bằng đá bằng phẳng trơn nhẫn, 
song lại có một chút tính đàn hồi, tựa hồ như một lớp mai vậy, nơi này giống như một mặt 
phẳng hai chiều cứ trải dài vô tận ra bốn phía xung quanh, so với cái hằm nhỏ ban nấy thì thật 
khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói: "Nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực rồi 


Trang 449/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đi tiếp." 


Lạt ma Á La lấy thiết bị đo ra, đoạn nói: "Nông độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ 
này khô ráo lắm. Thật lạ, bên dưới là nước ngầm, trên này sao lại khô ráo thế được nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân sắp xếp công việc: "Mỗi người một cái mũ chiếu sáng, lạt ma Á La và 
Cường Ba, hai người phụ trách đeo ba lô nhé, Mẫn Mẫn, lấu một chiếc đèn pha công suất lớn ra 
đây. Chúng ta xem ông Pieri viết thế nào trước đã." 


Trong máu tính, trang này của cuốn số tay lại bị rách mất trên năm mươi phần trăm ở đoạn 
giữa, chỉ có thể nhận mấy từ đơn lẻ như "thi thể", "trận pháp", "run rấu", hoàn toàn không sao 
lắp ráp thành một câu hoàn chỉnh. Giáo sư Phương Tân hướng đèn pha lên trần điều chỉnh độ 
sáng, điểm này thì Trác Mộc Cường Ba cũng biết, làm vậy là vì trong bóng tối ta không thể biết 
xung quanh có sinh vật gì không, một luồng sáng bất ngờ sẽ kích thích chúng phản ứng một 
cách cuồng nộ, chỉ có trên trần vòm là có khả năng có ít sinh vật sống, dù có thì chỉ là lũ thị giác 
không phát triển như dơi chẳng hạn, vì vậy lúc điều chỉnh nguồn sáng trước tiên phải hướng lên 
trên. Đèn pha đã chiếu ra một luồng sáng cực mạnh, trụ ánh sáng hưởng thẳng lên trần nhà, 
nhưng cuối cùng vẫn mất hút vào bóng tối mù mịt, loại đèn pha chuyên dùng trong hầm mỏ nàu 
có thể chiếu xa đến năm mươi mét, cũng có nghĩa là, gian sảnh nàu phải cao từ năm mươi mét 
trở lên! 


Kế đó, giáo sư Phương Tân chảm chậm đặt ngang chiếc đèn ra. Ánh sáng lia ra xa, bốn người 
liền lập tức hiểu được hàm nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn số của Pieri, đồng thời một 
cảm giác run rầu tự trong đáy lòng dâng trào lên! Giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La bản thân 
người ra, Trác Mộc Cường Ba tựa hồ như thêm một lần nữa chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt 
người tế người sống, Đường Mẫn thì sợ hãi rúc đầu vào lòng Trác Mộc Cường Ba, không dám 
nhìn lại đến lần thứ hai. 


Thi thể, hoặc có thể nói là xác ướp, xếp hàng ngay ngắn gọn gàng, nhìn ngút ngàn không thấu 
điểm cuối đâu. Trong bóng tối, nét mặt của các xác ướp được ánh sáng chiếu vào đều vô cùng 
kinh khủng, mặt mũi thảm thương, tựa như lũ ác quủ đang giãy giụa muốn trốn thoát khỏi địa 
ngục vậy. Theo luồng sáng của giáo sư Phương Tân quét một vòng, xung quanh bọn họ đều là 
xác ướp, hoàn toàn không thể đếm được có mấy trăm ha mấy ngàn các, hơn nữa toàn bộ đều 
ở tư thế đứng. Kếu xếp hàng chỉnh tê ấy, làm Trác Mộc Cường Ba bỗng nhớ đến tượng binh mã 
bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 


Giáo sư Phương Tân lầm bẩm: "Xem ra là như vậy rồi." Lạt ma Á La cũng gật đầu, lặp lại lời của 
Pieri trong cuốn số ghi chép: "Tội ác của ma quỷ." 


Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì, đối với nền văn minh Maya này, có thể nói là gã 
một khiếu cũng không thông, chỉ biết hỏi mà thôi: "Đây là chuyện gì vậy? Thầy giáo? Hai người 
đã biết trước là sẽ nhìn thấy những xác ướp này rồi phải không? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Đây là lễ tế người sống. Mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng 
xong, bọn họ sẽ làm lễ tế người sống để chúc mừng, người Mava rất sùng bái tế lễ, bọn họ cho 
rằng mặt trời cuối cùng sẽ tắt lụi, cần phải hụ sinh thân mình để giữ cho ánh sáng mặt trời chiếu 
rọi bốn phương. Hịụ sinh thân mình, chính là dùng máu người và tim người nuôi dưỡng mặt trời. 
Người Mavwa cho việc bị dùng làm tế phẩm là một vinh dự, theo sách sử ghi chép, hoạt động tế 
lễ lớn nhất, là để chúc mừng Đại kim tự tháp Tenochtitlan hoàn thành, chủ nô lệ đã giết ba trăm 


Trang 450/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sáu mươi ngàn người." Trác Mộc Cường Ba nghe mà nổi hết cả da gà lên. 


Lạt ma Á La bổ sung thêm: "Cũng không phải toàn bộ đều là dân tộc của họ, đa phản đều dùng 
tù binh để làm tế phẩm, nhưng những điều đã phát hiện được, cũng chỉ là một giá gỗ có hơn 
mười ngàn chiếc đầu lâu mà người Tây Ban Nha phát hiện hồi thế kủ mười sáu. Vừa rồi chúng 
ta ở bên dưới phát hiện trong đất có hàm lượng muối vô cơ và cacbon, ni tơ vượt quá tiêu chuẩn, 
tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu 
thành, chất vô cơ cuối cùng phần giải thành nước và muối vô cơ, còn trong chất hữu cơ, thì bốn 
nguyên tố cacbon, ox, ni tơ, hụdro chiếm tới chín mươi chín phần trăm. Vì vậy có thể nói đất ở 
bên dưới, đã từng bị thấm đẫm máu, trải qua ngàn năm mà vẫn chưa tiêu hết. Bọn họ giải nô lệ 
vào tầng sâu nhất của địa cung, đồng thời mặc sức sát hại, vẻ đau khổ trước lúc chết của những 
nạn nhân đó, đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể. Hiện giờ trong phạm vi chúng ta trông thấy 
được có khoảng hơn một ngàn thi thể, vậy thì tầng địa ngục thứ chín này, rất có thể là một âm 
trận do khoảng trên mười ngàn xác ướp hợp thành đói ” 


Đường Mẫn sợ đến suýt nữa phát khóc, Trác Mộc Cường Ba vội nhẹ nhàng xoa lên lưng cô an 
ủi. Giáo sư Phương Tân tiếp lời: "Vua Mawa cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa 
thời cổ của Trung Quốc, chết rồi vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, vì vậy đã bắt tù 
binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây, mong rằng họ hóa thành âm binh, cùng ông ta đi 
vào một thế giới khác. Chúng ta mà muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua đám âm binh này mới 
được.” 


Đường Mẫn khẽ thút thít: "Em sợ." Trác Mộc Cường Ba vội an ủi: "Đừng sợ. Em đừng nghĩ họ là 
người, cứ coi như cọc gỗ, tượng đá, cái gì cũng được, như vậy thì sẽ không sợ nữa." Nhưng bản 
thân gã cũng đang đánh trống ngực thình thịch, đứng tít đằng xa nhìn đã như vậy rồi, nếu tiến 
đến gần, lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Trác Mộc Cường Ba lắc 
mạnh đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố dằn lòng xuống tự nói với mình: "Đó 
chỉ là vật chết, chẳng lẽ còn biến thành cương thi, nhảy ra cắn mình mấy phát được chắc? 
Chúng ta là người hiện đại văn minh, chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật, một mình Pieri còn 
chẳng sợ, chúng ta có tới bốn người, thần kinh của mình cũng khá vững, sợ quái gì! " Thế nhưng 
từ những gì đọc được trong cuốn số của Pieri, ai có thể nói ông ta không sợ chứ. 


^+ TT 


Giáo sư Phương Tân đã hạ quyết tâm nói: "Đi thôi." Dứt lời ông liền tắt đèn pha dẫn đầu cả 
đoàn ổi vào bóng tối. Ông biết rõ, càn phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người sẽ dừng hết 
cả lại đây, cuói cùng chỉ có chết đói. 


Đám quân du kích đang đừng vây quanh một miệng hố dốc xuống thần mặt ra, một tên trong 
bọn báo cáo với tên dẫn đầu: "Mấy người nước ngoài ấy nhảy xuống hố này rồi, chúng ta tính 
sao đây? " Tên thủ lĩnh cho hắn một bợp tai, quát: "Chắc chắn còn lối vào khác, đi tìm cho taol 
Có điều trước đó, tiêu diệt sạch cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay! Hử? Tiếng động gì đấy? " Bọn 
chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngấng đầu lên, phía chân trời vọng lại tiếng phành 
phạch rõ to, đó là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. 


Trên máy bay, Gonzales hưng phấn đến nỗi cứ xoa xoa hai cánh tay múp míp vào nhau, thúc 
giục luôn mồm: "Thấp xuống một chút, thấp xuống chút nữa. Tiếng súng vang lên ở gần đâu 
thôi! Nhìn kìa! Basakal Mày thấy không! Thấy không! Thành trì! Nhìn kìa, giấu kỹ thật! Toàn ở 
trong rừng hết! Đẹp quá! Cả tòa thành lớn thế này vậu mà được che giấu kỹ thật, nếu không bau 
ở độ cao cực thấp, mày có bay qua một nghìn lần, một vạn lần cũng không phát hiện được nơi 


Trang 451/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này đâu! Chúa ơi, cảm tạ người đã tốt với con! Bay tới đil Lập tức bay tới đi! Nhanh lên! " 


Đám quân du kích bên dưới ngắng mặt lên quan sát, tên thủ lĩnh nói: "Trực thăng của thằng béo 
Gonzales. Con mẹ nó, chúng ta ở đây thì liều sống liều chết, còn hắn thì đến nhặt thành quả, 
bắn chết mẹ nó đi cho taol " 


Gã du kích đứng bên cạnh hắn kiến nghị: ""Hẳắn rở trên không, lại mới bay tới đây, vũ khí hay 
nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó." 


Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc rồi "ừm" một tiếng, nói: "Cũng được, đợi bọn chúng hạ cánh rồi 
tấn công, báo cho những người khác, ẩn nấp tại chỗ. Nhớ kỹ, cẩn thận bọn thổ dân nữa! " 


Máu bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời Bạch thành, tên phi công nói: "Có rất nhiều thổ 
dân chực sẵn bên dưới." 


Gonzales ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng: "Thổ dân thì sợ cái mẹ gì? Quét cho chúng một 
loạt đạn, xem xem có quân du kích bên dưới không, nhìn kỹ vào! ” 


Chiếc trức thăng phía sau báo cáo lại: "Không phát hiện được, chỉ có mấy thi thể, từ tiểu đội 
Một đến tiểu đội Mười đều có, xem ra bọn chúng rất hỗn tạp. Không biết có phải đã vào bên 
trong kim tự tháp rồi hau không nữal ” 


Vừa nghe thấy tin nàu, Gonzales đã ngứa ngáy trong lòng, lập tức ra lệnh: "Nghe đây, thấy 
quảng trường bên dưới kia không, hạ cánh ở đấy. Trước tiên dọn sạch bọn thổ dân đã, sau đó 
lập tức tiến vào kim tự tháp, nhất định phải nhanh, phải gọn gàng! " 


Ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh, một đội lính trang bị chỉnh tể bước xuống theo hàng một, 
đoạn tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sục tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, Gonzales dẫn theo 
một đám người chạy về phía kim tự tháp. Mới đi được nửa đường đã gặp phải phục kích, hắn vội 
vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả. Bắn nhau được chừng hơn mười phút, Gonzales lớn tiếng 
quát: "Đứa nào ở bên kia đấy? Tao là Gonzales, Gonzales béo đây! Đội trưởng chúng mày là ai? 
Bảo hắn ra đây cho taol " 


Đám người mai phục đáp lại: "Tao đánh mày đấy, Gonzales béo ạ. Không phải mày không tham 
gia hành động lần này sao? Tìm mày mượn trực thăng thì không cho mượn, cậy lắm tiền nhiều 
của, định giở trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau đấy hả? " 


Gonzales lớn tiếng nói: "Ôi cha, thì ra là đội trưởng Scott, tôi đến giúp các anh đâu mà. Giờ chỉ 
còn lại có vài người, chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi, cuối cùng chưa 
nhìn thấy thành phố Vàng đâu mọi người đã tứ tán ra rồi? Nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè 
cùng chiến đấu mài Bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta. Anh không thấy việc 
trước tiên bàn bạc phương án chia vàng, sau đó cùng đi khiên về, so với ở đây đấu súng tốt hơn 
rất nhiều hay sao? ” 


Scott cười gần nói: "Gonzales, màu cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, tao phục rồi, đã vậy thì, 
đưa ra chút thành ý đàm phán đi! " 


Gonzales đáp: "Tốt thôi, tôi phái Luke qua đàm phán, hắn không mang vũ khí, các anh đừng có 
mà bắn tỉa đấu nhé! " 


Trang 452/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tâu Tạng Hà Mã 


Scott biết, Luke là cốt cán gần đâu Gonzales mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến, sẽ để Luke 
thay mình, vậy là liễển dặn dò: "Nhìn rõ một chút, đừng để hắn giở trò." Một tên thuộc cấp trả 
lời: "Đúng là không mang vũ khí." 


Gonzales nói: "Luke qua đó rồi! Tôi cũng ra rồi, như vậy thì anh đã yên tâm chưa." 


Scott giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay Luke, Gonzales đã ấn mạnh vào nút bấm 
trong tavl 


Trang 453/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - W@€ Cung AYA 


Một tiếng nổ "oành" vang lên, Scott và mấy tên thuộc hạ thân tín bị nổ văng ra xa mấy mét, của 
Luke cũng nổ tung tóe ra làm bốn năm mảnh, chính Luke cũng không biết từ đầu Gonzales đã 
cho hắn mặc một chiếc áo có gắn thuốc nổ. Ngay sau đó, đám lính của Gonzales nhanh chóng 
bao vây mấy tên du kích còn lại, ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Gonzales lạnh lùng 
nhìn Scott vẫn đang thoi thóp thở, nói với giọng thương hại: "Chúng mày là cái lũ tàn binh bại 
tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với ta hả, có tư cách gì chứ! Không sai, Luke rất có tài, 
nhưng hắn có tài quá, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua tao, mà tao thì ghét nhất chuyện 
này! Yên nghỉ đi, chiến hữu của taol " đoạn hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháu đen 
đang vặn vọ ấu, cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa, Gonzales mới cười cười, hướng 
về đám lính du kích còn lại với giọng hết sức hòa nhã: "Đội trưởng của chúng mày chết hết rồi 
à? Có muốn theo tao không? " 


Mấy tên du kích sống sót vội nói như chém đinh chặt sắt biểu thị sẽ trung thành, bọn chúng xưa 
nay đều luôn khuất phục kẻ mạnh. Gonzales mau chóng biên chế đám tàn binh mất chỉ huụ, để 
lại mấy người canh trực thăng, mấy người phụ trách tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, còn lại 
đều theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. 


Bốn người lấy hết can đảm, bước đi giữa các hàng ngừoi chết, đến gần mới phát hiện ra, những 
xác ướp này đều bị ghim trên các giá bằng đá khổng lỏ. Đá được tạc thành hình đinh mũ lộn 
ngược, mũ đá nhọn vừa dài vừa to xuyên qua giữa hai chân xác ướp, xuyên thắng lên đỉnh đầu. 
Như vậy, mỗi xác ướp đều giữ nguyên tư thế đứng, đá màu trắng đã bị nhuộm thành màu nâu 
đất. Những xác ướp này còn có một đặc điểm, toàn bộ họ đều không có da, lớp thịt khô héo 
nhăn nheo như vải bao bố bám chặt vào xương trắng, hốc mắt sâu tròn hoàn toàn làm lộ ra vẻ 
điên cuồng của đầu lâu, vùng bụng bị mổ ra, mọi thứ trong khoang bụng đều bị móc hết. Tất cả 
những việc này đều được hoàn thành khi những người này bị đóng ghim trên giá đá, còn chưa 
đứt hơi thở, bởi vậy thân thể vặn vẹo vì đau đớn, nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên 
giá vẫn còn giữ nguyên. Thân thể ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên 
vẻ đau khổ khác nhau, tựa hồ như tám trăm vị La hán, thần thái tư thế không ai giống nhau, 
nhưng toàn bộ đều là đau đớn giãy giụa. 


Muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vặn vẹo này, đích thực là một chuyện không dễ 
dàng gì. Bất kể ngấng đầu lên lúc nào, đập vào hai mắt, cũng là những hình người lạnh lẽo đáng 
sợ đến rợn người, phảng phất như đã tiến vào địa ngục sống. Nếu toàn bộ đều là xương khô còn 
đỡ, đây lại là xác ướp, tuy đã bị lột da, nhưng nét mặt khiến người ta sợ đến run người ấu vẫn giữ 
nguyên trên mặt. Nếu bốn người cứ cúi đầu bước về phía trước, cũng khó tránh khỏi đụng phải 
một hai cỗ xác ướp, trải nghiệm ấy cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Vậy là, cả nhóm chỉ 
dám nhìn từ phần từ đầu gối trở xuống của các xác ướp mà bước đi. Thế nhưng, khi Trác Mộc 
Cường Ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai 
hốc đen ngòm, gã lập tức hiểu ra bọn họ đang giẫm lên thứ gì, gã không dám nói, mà chỉ tự 
mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm không yên bước đi. Đường Mẫn bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt 
bước theo. 


Trang 454/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La dường như đỡ hơn ba người còn lại một chút, vừa đi vừa nói: "Nhiệt độ không khí ở 
đây hơi cao, lại rất khô ráo, tựa như có gió nóng vậy, có lẽ đâu chính là nguyên nhân hình thành 
xác ướp đấy." 


Hít thứ không khí khô rát này, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lễ mũi hơi ngứa, gã dừng lại, chùi 
chùi quẹt quẹt, Đường Mẫn thấu gã không ởi nữa, liền hỏi: "Sao thế? " Trác Mộc Cường Ba nói: 
"Không sao, ngứa mũi thôi." Giáo sư Phương Tân vội nhắc nhở: "Đừng sờ lên mũi, là do không 
khí khô hanh gâu ra, lúc này niêm mạc mũi rất dễ tổn thương, dễ chảy máu lắm." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười bảo: "Thây giáo nói muộn mất rồi, Mẫn Mẫn, em có khăn giấy 
không? " Nửa sau là gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngắng đầu, hoảng hốt thốt lên: "Ôi, 
chảy máu mũi rồi! " Trác Mộc Cường Ba không ngờ mũi mình lại trở nên yếu ớt như vậu, chỉ gãi 
gãi một chút mà đã chảy máu. Trác Mộc Cường Ba quù một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm 
khăn giấy trong ba lô, chỉ nghe cô nói: "Lấu nước muối sinh lú rửa qua là xong thôi." Xử lý qua 
loa xong, bọn họ lại tiếp tục bước đi trong âm trận. 


Đi được chừng mười phút mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, đám âm binh này không phải xếp thành 
hàng ngang hàng dọc, mà lúc xếp ngang lúc xếp dọc, thành ra như một mê cung vậy. Trác Mộc 
Cường Ba đi thứ hai, vì Đường Mẫn cứ bám chặt sau lưng gã, lạt ma Á La đành đi cuối cùng. Lúc 
này, Trác Mộc Cường Ba đã cảm thấy có gì đó không ổn, gã phát giác ra bước chân của mình 
nhẹ bẫằng, mỗi bước giẫm xuống đều như thể không đặt chân lên đất bằng, nhưng gã vẫn cứ 
kiên trì đi tiếp. 


Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói: "Bọn họ sắp xếp âm binh thành mê cung, mỗi người đến 
tầng cuối cùng này, đều phải xem hết tất cả xác ướp thì mới ra được. Những người Mava cổ đại 
này rốt cuộc thờ phụng thứ gì, sao lại làm ra những chuyện như vậy được chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, tại sao giọng nói của giáo sư Phương Tân trở nên the thé 
chói tai như vậu. Chỉ nghe lạt ma Á La cũng rít giọng cất tiếng: "Các dân tộc thời viễn cổ nàu 
đều sùng bái máu tanh và bạo lực, đây là tính cách của chủng tộc, không phải của riêng một dân 
tộc nào hết. 


Đường Mẫn lo lắng nói: "Rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa? " Màng nhĩ Trác Mộc Cường Ba 
đã hơi nhói đau, gã thầm nhủ: "Giọng Mẫn Mẫn sao cũng chói tai như thế? " Giáo sư Phương 
Tân trả lời cô: "Không biết nữa, không gian này lớn lắm, có thể để cả trăm nghìn xác ướp thì 
cần phải có một gian phòng lớn nhường nào chứ. Cường Ba, hình như cậu có gì không ổn thì 
phải? " 


Trác Mộc Cường Ba ngắng cái đầu như muốn vỡ tung của mình lên, miễn cưỡng nói: "Không 
sao đâu, tiếp tục đi." Gã tự biết rõ, máu mũi vẫn không ngừng chảy, gã đã nuốt vào khá nhiều 
rồi. Đột nhiên, gã nhận ra xác ướp phía trước kia đang cười với mình, đó là một nụ cười thế nào 
nhỉ, băng lạnh đến độ khiến người ta nghẹt thở, ngay sau đó, cỗ xác ướp bên trái liền nhe nanh 
múa vuốt, tựa hồ muốn bổ nhào tới. Gã kinh hoảng lùi sang bên phải, đồng thời kinh hãi thầm 
nhủ: "Sao lại như vậy? Đám xác ướp này, không ngờ vẫn còn sống hay saol " Cỗ xác ướp bên 
phải cứ bóp chặt lấy cổ gã, Trác Mộc Cường Ba muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng chân tau chẳng 
còn chút sức lực nào, gã trông thấu các xác ướp ở khắp xung quanh đều vung vẩy vô số cánh tau 
khô đét vươn về phía mình. Trác Mộc Cường Ba há miệng hít vào mấy hơi, chỉ kịp nghe thấy 
câu cuối cùng: "Trời đất, cậu ấy trúng độc rồi! Naloxone, lấy Naloxone ra đây! " 


Trang 455/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Dòng nước ngọt mát chảy vào cổ họng, Trác Mộc Cường Ba chằm chậm mở mắt, nhìn thấy 
Đường Mẫn khóc đến nhem nhuốc cả mặt, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang vừa kinh ngạc vừa 
mừng rỡ nhìn mình. "Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư, anh ấy tỉnh rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn lên trần nhà, căn phòng này cao khoảng năm mét, dưới ánh đèn, trên 
tường toàn là những bức phù điêu chạm nổi thể hiện các con thú mặt xanh nanh vàng dữ tợn. 
Gã cựa quậy ngồi lên, chỉ thấu căn phòng này rộng chừng một trăm mét vuông, ở chính giữa là 
một cái vạc đá trông rất cổ xưa, bốn bức tường vẽ những con chim ưng đầu trọc bằng hai màu 
đỏ đen, màu sắc tươi rói sống động như thật, tựa hồ vừa mới vẽ lên xong vậy. Các góc tường 
đều có trụ hình tròn, bên trên cũng dùng thủ pháp khắc phù điêu chạm nổi ra hình người, mặt 
mũi người nào người nấy đều hết sức hung tợn, bộ mặt hướng về bên trái hoặc bên phải, nhưng 
ai cũng cầm xà trường trên tay, ở hông quấn một con rắn, đối xứng theo hai bên trái phải. Căn 
phòng này có ba cánh cửa, trên bức tường không có cửa kia là một cái đầu hổ châu Mỹ khổng lỏ 
vẽ theo phong cách trừu tượng, làm nổi bật lên đôi mắt và cặp răng nanh của nó. Góc phòng có 
vài món đồ gốm sứ, lớn nhỏ khác nhau, bình gốm và bát đất, hình như được sắp xếp theo một 
phương vị nhất định nào đó. Trác Mộc Cường Ba dựa lưng vào một trong các cây cột, bên cạnh 
có vài món thuốc và một bình nước, gã cảm bình lên lắc lắc thấy không còn bao nhiêu nữa, 
không cần phải nói cũng biết hầu hết chỗ đó đã vào bụng gã cả rồi. 


Giáo sư Phương Tân và đạt ma Á La được Đường Mẫn dẫn đường, đi vào từ cánh cửa phía trái, 
Trác Mộc Cường Ba ngượng ngịu nói: "Thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa." 
Bản thân Trác Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, nếu gã không sao thì có thể làm một chân khiêng vác, 
còn ví như gã gục xuống, ắt sẽ thành một gánh nặng lớn. 


Giáo sư Phương Tân cười cười nói: "Cũng may là không sao, cậu trúng độc không nặng lắm." 


Trác Mộc Cường Ba không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào, cuối cùng chỉ biết 
nói: "Cám ơn, cám ơn mọi người. ` 


Giáo sư Phương Tân không trả lời, ông hiểu được, câu nàu gã không nói với ông, giữa ông và 
Trác Mộc Cường Ba đã không cần phải cám ơn nhau nữa rồi. Lạt ma Â La nói: "Muốn cám ơn, 
thì cậu phải cám ơn cô bé này, vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở, đã mấy lần suứt chết rồi 
đấy." 


Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu Đường Mẫn, cô đang thẹn thùng cúi 
gằm mặt xuống đất, chỉ cần nhìn quần áo xộc xệch rách bươm và những vết bảm lốm đốm kia, 
là có thể tưởng tượng ra cô bé hay khóc nhè này đã nếm chịu bao nhiêu khổ ải vì gã rồi. Trác 
Mộc Cường Ba vui sướng nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đường Mẫn lên, áp vào ngực mình, để 
cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã. 


Chỉ nghe lạt ma Á La nói: "Trước khi bị xử tử, những tù binh đó nhất định đã uống nhiều loại 
thuốc gâu ảo giác, ngấm sâu vào xương tủy, trải qua nghìn năm vẫn chưa tiêu tan hết được. 
Lành lặn thì không sao, nhưng một khi đã bị thương, chất độc sẽ qua đó mà xâm nhập vào cơ 
thể." 


"Cậu lại bị rách niêm mạc mũi, chất độc hấp thu vào máu còn nhanh hơn truyền nước biển, vả 
lại trước đó trong cơ thể cậu cũng tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi, lần nàu chúng cùng một 
lúc phát tác, gâu ra ảo giác mạnh hơn." Giáo sư Phương Tân tiếp lời hỏi, "Ở trong rừng cậu đã 
ăn phải thứ gì rồi đúng không? " 


Trang 456/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lục lọi trong ký ức: “Tôi có ăn một loại vỏ cây cạo ra được thứ bột như bột 
mì vậu. " 


Lạt ma Á La nói: "Vậy thì đúng rồi, trong rừng này có rất nhiều thực vật chứa các thành phần 
gây ảo giác mạnh như coca, cafein với nồng độ cao, cậu ăn không nhiều nên không phát hiện 
ra thôi." 

Trác Mộc Cường Ba nhìn ba người bọn giáo sư Phương Tân, thấy ai cũng quần áo xộc xệch, nét 
mặt tiểu tụu, xem ra cả quãng đường vừa rồi họ phải vác theo gã, chắc đã nếm khổ khá nhiều, 
đặc biệt là Mẫn Mẫn, đầu tóc rối bù, mặt nhem nhuốc như cô hề. Gã vùng vằng cố gượng đứng 
lên, tiện miệng hỏi: "Mọi người, đây là đâu vậy? " 


Không ngờ gã vừa nhúc nhích, cả mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã đồng thanh thốt lên: 
"Đừng cử động, đừng cử động! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không vấn đề gì đâu, tôi đã đỡ rồi." Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: 
"Bọn tôi biết cậu khỏe như trâu, tỉnh rồi đương nhiên là không sao. Chúng tôi bảo cậu không 
được cử động, là sợ cậu đụng phải chốt bẫy nào đó thôi! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chốt bẫy? " Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống chỉ cần nhìn qua cũng 
thấy hết mọi thứ, đoạn hỏi: "Ơ đây cũng có chốt bẫy à? " 


Lạt ma Á La cười khổ đáp: "Mỗi bước cậu đặt chân, đều không thể đoán định được sự sống chết 
của mình, cậu không thể dự đoán, bước chân tiếp theo mình sẽ giẫm lên lằn ranh sinh tử nào. 
Đây là nguyên văn lời Pieri đấy, ở đây chỗ nào cũng có chốt bẫy, hơn nữa còn ở những nơi cậu 
hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được đâu." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Giờ chúng ta đang ở tầng thứ 7 rồi, may nhất trong những điều 
không may là vẫn chưa ai bị vết thương nào chí mạng cả." 


Đường Mẫn nói: "Mấy lần đều nhờ lạt ma Á La kịp thời phản ứng, bằng không chúng ta đều 
xong đời hết rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sao vậy, không phải đã có cuốn số ghi chép của Pieri rồi sao? Vẫn 
đụng phải chốt bẫy hả? " 


Giáo sư Phương Tân đáp lời gã: "Trước tiên, Pieri chưa thăm dò hết tất cả các chốt bẫy ở đây, 
có rất nhiều cơ quan bẫy rập ông ta không hề nhắc tới; thứ hai, cũng có nhiều chỗ ông ta nói 
tới, nhưng lại không nói cho tận tường tỉ mỉ, thêm vào đó, cuốn số cũng đâu còn nguyên vẹn, 
chúng ta buộc phải vừa đi vừa lần mò thôi. Cũng may là còn có cuốn số này, giống như là có 
sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy, bằng không, thật đúng là một bước cũng khó đi ấy chứ! " 


Đường Mẫn lầm bẩm tiếp: "Hơn nữa, Pieri có ghi trong cuốn số ấy là ông ta đã phá hoại một số 
cạm bẫy, không hiểu tại sao tất cả đều khôi phục lại rồi." Lạt ma Á La lên tiếng tiếp lời: "Vì vậu, 
không thể sơ suất dù chỉ một bước." Giáo sư Phương Tân cũng bắt vào nhịp: "Với lại, trong bóng 
tối còn tiềm ẩn những sinh vật chúng ta không biết đến, tòa địa cung Ahezt tượng trương cho 
địa ngục này, đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối, động thực vật 
cộng sinh với kiến trúc do con người xâu nên, nếu sơ suất, thì sẽ như thế này này! " Vừa nói, 
ông vừa chỉ vào mấy vết thương nhìn mà rợn người trên lưng lạt ma Á La, cho Trác Mộc Cường 


Trang 457/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba biết thế nào là lợi hại. 

Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Là, là thứ gì gây ra vậy? ” 

Lạt ma Á La lắc đầu: "Đây là lúc ở tảng thứ chín, bị mấy sinh vật cào cho bị thương đấu." 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Trông chúng như thế nào? ” 

Lạt ma Á La gượng cười: "Không nhìn rõ." 

Trác Mộc Cường Ba lắp bắp: "Không...không nhìn rõ ư? ” 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Tốc độ di chuyển cực nhanh, thể hình lại tương đối nhỏ, chúng tôi 
chỉ kịp thấu bóng đen dưới ánh đèn, sau đó nó đã bổ nhào tới, căn bản không thể nhìn rõ. Theo 
như suy đoán ban đầu của chúng tôi..." ông quay sang nhìn lạt ma Á La. 


Lạt ma Á La như muốn kiểm tra Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười hỏi: "Theo anh, trên thế giới 
dơi có thể chia làm mấy loại lớn? " 


Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ giây lát, rồi đáp: "Có rất nhiều loài, nhưng dựa vào tập tính thì có 
thể chia thành ba loại lớn, loại ăn hoa quả gọi là dơi ăn quả (Rousettus), hút máu gọi là dơi hút 
máu (Desmodus rotundus) còn một loại nữa là dơi ăn thịt. Brazil có rất nhiều dơi hút máu, lẽ nào 
mọi người cho rằng..." Nghĩ đến trong bóng tối, có cả đàn dơi hút máu đen ngòm, da đầu Trác 
Mộc Cường Ba gai hết cả lên. 


Lạt Ma Á La đáp: "Chúng tôi nghĩ không phải. Những vết thương này là vết bị cào, loài động vật 
ấu có thể đảo lượn trên không trung, nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn, lúc tấn công sinh vật 
không dùng miệng, mà là dùng móng vuốt." 


Trác Mộc Cường Ba giật mình, cao giọng thốt lên: "Lẽ nào là... lũ dơi ăn thịt mà số lượng và sự 
phân bố của chúng đều rất nhỏ ưl " Theo những gì gã được biết, trên thế giới có nhiều nhất 
chính là dơi ăn quả, kế đó đến dơi hút máu, vì chúng bị hình dung là hóa thân của ma cà rồng 
nên tiếng tăm lan truyền đi khắp nơi, nhưng còn dơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ mười sáu mới 
được người ta phát hiện, trong đó đang sợ nhất, nổi tiếng nhất chính là Ác ma đỏ trong một lâu 
đài cổ ở London, Anh quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài đã bỏ hoang phế mấy trăm năm, có 
truyền thuyết kể rằng bên trong có ma cà rồng, bất kể là người hay súc vật đều không thể qua 
đêm trong đó. Nhà thám hiểm người Anh Frankens lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn 
trong tòa lâu đài cổ, kết quả toàn bộ đều bị chết sạch, lúc khám nghiệm thi thể người ta mới 
kinh ngạc phát hiện ra, trên đầu họ bị chọc một lễ cực nhỏ, não tủy bị hút sạch sành sanh. Lần 
thứ hai, là một nhà sinh vật học vén tấm màng bí mật của lâu đài lên, ông sử dụng một con khỉ 
macac đã bị tiêm thuốc mê, cho vào lưới đánh cá để dụ hóa thân của ác ma kia. Cuối cùng, bọn 
họ phát hiện ra con dơi ăn thịt màu đỏ ấy, hình thể rất lớn, to gấp đôi gấp ba con dơi bình 
thường, đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu, phần miệng tiến hóa thành một 
cái mỏ dài như kim tiêm, nó sử dụng cái kiêm này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của 
sinh vật, hút não tủy ăn. Loài dơi này, so với dơi hút máu thì đáng sợ hơn nhiều. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Có điều giờ còn đỡ, không gian của tầng bảy này nhỏ, trần nhà 


không cao, nên không có những sinh vật ấu, chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa thôi. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Thầy giáo, vừa rồi có thấy nói ở tầng 


Trang 458/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này trong cuốn số của Pieri ghi chép không được đầu đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao? 


H 


Giáo sư Phương Tân cười khổ: "Không phải không đây đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra 
được." Giáo sư Phương Tân xoay chiếc máy tính xách tay lại để Trác Mộc Cường Ba nhìn rõ nội 
dung cuốn số. Chỉ thấy bên trên ghi: "Giờ tôi đang tìm kiếm đường ra trong một dãy phòng như 
mê cung, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu nữa." 


"Mê cung? " Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Giáo sư Phương Tân bèn giải thích: "Cậu ra xem 
là biết ngay thôi, cẩn thận một chút, bước lên chỗ được sơn màu đỏ trên sàn mới an toàn." 


Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba dậy đi tới cánh cửa phía Tây. Trác Mộc Cường Ba đứng 
trước cửa nhìn sang đó, lập tức đần người ra, gã cứ ngỡ mình đang nhìn vào một tấm gương, vội 
vàng quay đầu lại xem thử. Chỉ thấy gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng, gần như 
là giống hệt nhau, cũng có một cái vạc lớn ở giữa, bốn bức tường vẽ chim ưng đầu trọc, góc 
tường khắc hình người cầm xà trượng, trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm đồ đất nung, một 
mặt tường không có cửa, bên trên là hình đầu hổ châu Mỹ theo lối trừu tượng. Điểm khác biệt 
duy nhất, chính là ba cánh cửa trên tường cso sự thay đổi phương vị một chút, và đống đồ gốm ở 
góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn giang 
phòng sau lưng, rồi lại nhìn gian trước mặt, nếu không quan sát kỹ lưỡng, thật sự hoàn toàn 
không thể phát hiện sự khác biệt gì, mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã: "Có bao nhiêu gian phòng 
như vậy? ” 


Lạt ma Á La đáp: "Không đếm được. Chúng ta đến đây, ít nhất đã đi qua bảu mươi hai gian 
phòng trùng lặp rồi." 


Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hoảng: "Đều giống hệt như vậy? " 
Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Đều giống hệt như vậu." 
Trác Mộc Cường Ba rùng mình, hỏi tiếp: "Tại sao lại làm thành như vậy? ” 


Lạt ma Á La giải thích: "Vị dạ thân thứ bảy trong địa ngục người Mavwa là Abula Afaha 1, là vị 
thần chuyên trừng phạt những kẻ đi sai đường vì tham lam và ham muốn, bọn họ vì dục vọng 
của mình mà đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ, bị trừng phạt bằng cách đeo vật 
nặng đi mãi đi mãi dưới địa ngục, vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác. 
Nếu cậu lại hỏi tiếp tại sao phải như vậy, thì chỉ có thể nói tất cả đều là ú của thần linh, người 
Mava cổ đại đã tuân theo chỉ chị của thần linh mà xây nên tòa địa cung Ahezt này, đây chính là 
địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thực. " 


Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua hai gian phòng nữa, Trác Mộc Cường Ba đã 
hoàn toàn mất hết cảm giác phương hướng, gã không còn biết mình đang ở chỗ nào nữa. Lúc 
này, giáo sư Phương Tân hỏi: "Theo phán đoán của cậu, chúng ta đã đi khỏi căn phòng ban đầu 
được bao xa rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba vò đầu một lúc, thấp giọng đáp: "Tôi nghĩ, tôi nghĩ... chúng ta vào qua cánh 
cửa bên trái, căn phòng trước chúng ta đi cửa bên phải, căn phòng trước nữa hình như là từ bên 
dưới lên..." Gã vẽ trên không một hình chữ “chỉ”, sau đó quay sang hỏi giáo sư Phương Tân: 
"Như vậy phải không? ” 


Trang 459/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân không đáp, Đường Mẫn lầm bẩm nói: "Anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm một 
lúc." Nói đoạn liền đưa mắt nhìn sang phía góc tường. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn 
theo, liền trông thấy... bình nước dưới đất, lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển mòng mòng, 
trời ơil Hóa ra bọn họ đã đi một vòng tròn, lại trở về vị trí ban đầu. Giáo sư Phương Tân nói: 
"Giờ cậu đã thấy Pieri vĩ đại thế nào chưa. Ông ấy chỉ có một người, không những không bị ngất 
trong những gian phòng giống như mê cung này, mà còn tìm được lối ra, ông ấu có kinh nghiệm 
phong phú hơn bất cứ người nào trong chúng ta.” 


Chú Thích 


Tran 


1. Theo truyền thuyết của người Mava, dưới địa ngục có chín vị thần cai quản, gọi tên chung là Bolontiku. Vị thần 
thứ bảy được nhắc đến trong đoạn này là Abula Afaha; trong các tư liệu tiếng Anh và tiếng Trung Quốc có được 
trên Internet, người dịch không tìm thấy tư liệu nào nhắc đến tên của chín vị thản Bolontiku, nên chỉ tạm dịch 
phiên âm. 


Trang 460⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Ác Wa Bay tươợn 


Làm sao mới ra khỏi căn phòng này được? Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng, nếu 
một mình gã rơi vào nơi này, đảm bảo cuối cùng chỉ có cách đập đầu vào tường mà chết. Trác 
Mộc Cường Ba nhìn những đổ gốm nơi góc tường, đột nhiên một ú nghĩ lóe lên trong đầu, liền 
hỏi: "Các sắp đặt những đồ gốm kia ở mỗi gian phòng đều khác nhau, chắc là để chỉ phương vị, 
bằng không, những người thợ tu sửa ở đây làm sao ra ngoài được." 


Giáo sư Phương Tân tán thưởng: "Không sai, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi, chúng tôi 
cũng nghĩ như vậy. Có điều..." Lạt ma Á La đứng bên cạnh lắc đầu. Giáo sư Phương Tân mỉm 
cười, nói tiếp, "chúng tôi đã quan sát cần thận cách sắp xếp những món đồ gốm ấy, những thứ 
bị con người hay động vật phá hoại bỏ qua không tính, cả những chỗ còn hoàn chỉnh cũng 
không chỉ ra điều gì rõ rệt cả. Một vại gốm, thêm bốn cái bát đất nung, và ba cái chén nhỏ như 
chén rượu, tổng cộng có thể ghép lại thành bao nhiêu tổ hợp khác nhau, cậu có biết không? " 


Trác Mộc Cường Ba thấp giọng đáp: "Tám món, vậy thì nhân từ một tới tám." Kế đó gã bắt đầu 
lắm bẩm một nhân hai nhân ba. Giáo sư Phương Tân xua tay nói: "không đơn giản như vậy đâu. 
Cậu quan sát là phát hiện được ngay, bát đất nung và chén gốm có thể đặt theo hai cách, đặt 
ngửa và đặt úp, ngoài ra phương hướng sắp đặt vại gốm và bát đất nung, chén gốm lại có thể 
hoàn toàn khác nhau. Vì vậu, có bảu món đồ có thể đặt ngửa và đặt úp, phải thêm bảy lần, 
thêm nữa tất cả các món đều có thể xếp theo các hướng khác nhau nên phải thêm tám lần nữa, 
tổng cộng là hai mươi ba, cách tính chính xác là phải từ một nhân tới hai mươi ba. Vậy là bao 
nhiêu tổ hợp hả? " 


Thấy Trác Mộc Cường Ba há hốc miệng, giáo sư Phương Tân lại bổ sung thêm: "Con số này, 
nếu dùng máy tính điện tử thông thường thì vượt quá số giới hạn trên, không tính ra được đâu. 
Còn chúng ta lại không phải chuyên gia mật mã, hoàn toàn không có căn cơ về mặt kú hiệu học 
và Ú nghĩa tượng trưng, vì vậu muốn dựa vào cách sắp xếp các món đồ gốm này để tìm đường ra 
thì không thực hiện được đâu.” 


Lạt ma Á La cũng nói: "Chuyện này không có gì lạ, vì nhóm các anh không được học về phương 
diện này, không biết được nền văn minh Mava rốt cuộc đã phát triển tới trình độ nào. Nhân lúc 
này thể lực anh còn chưa hồi phục, mọi người đang nghỉ ngơi, có thể dạy bù cho anh." 


Mọi người liền ngồi xuống. Lạt ma Á La bắt đầu giảng giải cho Trác Mộc Cường Ba: "Nền văn 
minh Mava, không có cả công cụ đồng thau, chỉ dùng công cụ bằng đá, đã xây dựng nên được 
một nền văn minh độc lập với những nền văn minh lớn trên thế giới nhưng lại hoàn toàn không 
hề thua kém gì, từ điểm này có thể thấu, trí tuệ của họ, là thứ người hiện đại chúng ta không thể 
nào tưởng tượng nổi. Cứ lấu bộ tổ hợp đồ gốm này ra làm ví dụ đi, riêng điểm này đã thể hiện 
thành tựu đáng kinh ngạc của người Mava cổ đại đối với số học rồi. Người Maya cổ đại chính là 
dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số 0, cậu phải biết rằng, sự ra đời của số 0, đánh dấu một 
bước nhảy lớn trên con đường phát triển của một dân tộc..." 


Trong gian phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau "bổ sung" 
kiến thức cho Trác Mộc Cường Ba, bắt đầu từ kiến thức số học của người Mawa, nói tới tri thức 


Trang 461/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thiên văn học của họ, rồi ú thức thần linh, cách thức ăn ở đi lại, văn tự Mava cổ... trong thời gian 
ngắn ngủi không thể nói một cách rõ ràng, nên họ chỉ chọn lựa nói với Trác Mộc Cường Ba 
những thành tựu nổi bật của văn minh Mava, chỉ riêng những tri thức này, đã đủ khiến gã phải 
nhìn dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng con mắt hoàn toàn khác rồi. Ngoại trừ kinh 
ngạc, chấn động, kinh khủng, cảm thán, không còn từ ngữ nào hình dung nội tâm Trác Mộc 
Cường Ba lúc này nữa. Dân tộc nàu không chỉ là văn minh, mà còn là văn minh phát triển bậc 
cao, thậm chí còn có lý do để tin tưởng rằng, chính bọn họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của 
nhân loại. 


Bọn họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như Lịch Mặt trời, còn chuẩn xác hơn cả Lịch Mặt 
trời người hiện đại đang sử dụng; họ dựa vào hai tay hai chân của con người, phát minh ra hệ 
nhị thập phân; các kim tự tháp mà họ xây dựng bất kể về số lượng hay quy mô đều vượt trên 
kim tự tháp Ai Cập; từ ngàn năm trước họ đã quan trắc đồng thời tính toán được một cách 
chuẩn xác quỡ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ; quy mô các thành bang của họ vô 
cùng hùng vĩ, có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp. Nền văn minh Mava để lại quá nhiều nghi 
vấn, rất nhiều kết tinh trí tuệ của họ đến nay vẫn còn khiến người ta phải le lưỡi thán phục. Rất 
nhiều nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Mava thậm chí còn kinh ngạc thốt lên: "Nền văn 
minh của họ từ trên trời rơi xuống, là thần linh đã chỉ thị cho họ.” Còn số đông hơn lại cho rằng 
người Maua là sinh vật ngoài hành tinh, cũng có thuyết nói họ là sản vật còn sót lại của thời kỳ 
hoàng kim trong nền văn minh tiền sử. Nhưng nói thế nào thì nói, nền văn minh này đã tiêu 
vong rồi, vô cùng đột ngột, phảng phất như trong một khoảnh khắc, người Mava có trí tuệ cao 
đã bỏ cả thành trì khổng lỗ của mình, ngừng việc quan sát tinh tú, không còn xây dựng các kim 
tự tháp cao ngất, bọn họ trở lại rừng sâu, sống cuộc sống dừng lại ở thời kù đỏ đá. Vì vậu, kể từ 
sau khi Colombo lần đầu tiên đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian rất dài, người 
châu Âu không chịu chấp nhận những kiến trúc huy hoàng đó là kiệt tác của đám người nguyên 
thủy ăn lông ở lỗ sống trong rừng rậm... tất cả đều thật không sao tin nổi. 


Giống như trong một hội nghị khoa học, mấy người nhóm giáo sư Phương Tân tranh nhau giảng 
giải về nền văn minh Mava thần bí cho Trác Mộc Cường Ba nghe, gã cũng nghe như sau như 
mê, tất cả đều hệt như khi nhóm người của giáo sư Phương Tân tiếp xúc với nền văn minh nàu 
vậu, phảng phất như đang được nghe một truyền thuyết từ thời viễn cổ. Khi mấy người giáo sư 
Phương Tân quên đi phần nào nội dung, liền mở máy tính ra tra cứu tư liệu, họ dùng bữa luôn 
trong mê cung, vừa ăn vừa trò chuvện, tới khi ánh đèn mờ dần. 


Trong lúc nói chuyện Trác Mộc Cường Ba mới biết, họ lên được hai tầng kim tự tháp đã tốn mất 
thời gian quá nửa ngày, lúc này khó khăn lắm mới tìm được một nơi tương đối an toàn, vì vậy 
mới ở đây ăn uống đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi luôn. Chỉ mới hai tảng mà đã tốn mất nửa ngày, 
mặc dù mấy người bọn giáo sư Phương Tân không nói ra, nhưng Trác Mộc Cường Ba có thể 
tưởng tượng, các bẫy rập ở đây hung hiểm thế nào. Ăn uống xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba 
cảm thấy sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La đang tranh luận 
xem có nên nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không. Mà vấn đề quan trọng nhất mà 
họ tranh luận chính là, lương thực và nguồn sáng không đủ nữa, nước và thức ăn chỉ đủ cho bốn 
người cầm cự trong hai ngày, giờ đã hết mất một nửa rồi; ánh sáng của mũ chiếu sángđã được 
vặn nhỏ xuống, pin có thể tăng lên bảy tới tám tiếng thời gian, hơn nữa mỗi chiếc mũ lại có 
năm cục pin dự phòng, cũng có thể kéo dài chừng hai ngàu. Lạt ma Á La cho rằng, mặc dù ở 
đâu không thấy mặt trời, nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi, đến tối sẽ buồn 
ngủ, trong trạng thái tỉnh thần ấy, rất dễ mất mạng trong bẫy rập, trong căn phòng nhỏ này, số 


Trang 462/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lượng chốt bẫu không phải là nhiều lắm, lưu lại đâu nghỉ ngơi chính là lựa chọn tốt nhất. 


Chuyện cũng vừa khéo, đám quân du kích trên phần đỉnh của kim tự tháp cũng đang tranh luận 
cùng một vấn để với họ. Quân du kích khó khăn lắm mới xuống được đến tầng thứ ba, không 
gian đột nhiên trở nên rộng lớn và các bẫy rập thiết kế tính xảo đã khiến bọn chúng thương 
vong nặng nề, không ít tên đã vì quá sợ hãi mà manh nha ý định rút lui, nhưng đa số lại muốn đi 
tìm vàng bạc châu báu, kiên quyết đòi tiếp tục đi xuống. Gonzales nhất thời cũng không đưa ra 
được chủ ú, với tính cách của hắn, đáng lẽ đã ra lệnh cho thủ hạ tiếp tục tiến vào, mang hết đồ 
quú báu trong đó ra cho hắn hưởng dụng, nhưng cục diện trước mắt lại khác, nếu hắn không 
xuống, đám người nàu cũng chẳng ai xuống cả. Gonzales là một thương nhân rất thực tế, 
chuyện làm ăn lãi lớn đương nhiên hắn rất thích, nhưng nếu cái giá phải trả là tính mạng của 
mình, vậy thì cái giá ấu không khỏi hơi quá lớn. Điều làm hắn cảm thấy bực bội hơn cả là, khó 
khăn lắm mới vượt qua được phần dáu kim tự tháp và đi sâu vào lòng đất, dọc đường đầy các 
kiến trúc hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc thán phục và những bức bích họa tỉnh xảo tuyệt đẹp 
khiến người ta tưởng tượng xa vời, vấn đề là đi bao nhiêu lâu như vậy, ngoại trừ những bích họa, 
tượng điêu khắc đá không bán được bao nhiêu tiền hoặc giả không thể mang ra bán, bọn hắn 
không tìm thấy thứ gì khác, dù là một vài thứ công nghệ phẩm bằng đá hơi nhỏ một chút cũng 
không thấu, tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất mà bọn hắn trông thấu cũng phải dùng đơn vị mét 
để đo, trọng lượng cũng phải dùng "tấn" mà tính toán. Giờ đã xuống đến tảng thứ ba, vẫn không 
thấy thứ nào đáng giá bán được nhiều tiền, ngược lại còn thêm vô số bẫy rập giết người. Nhìn 
hai phe cãi nhau ầm ầm sôi sục, hắn lại càng rối bời: "Đừng cãi nữa! Tiếp tục tiến lên! Cần thận 
một chút! Đừng rời xa đội hình, đừng có mơ đào ngũ, bằng không, chúng mày đứa nào tự cho 
rằng mình có thể một mình ra khỏi chỗ này chứ? " Cuối cùng, Gonzales cũng lên tiếng, tín niệm 
trong lòng đã ủng hộ hắn, "Tiếp tục đi xuống, tiếp tục đi xuống, vàng bạc, châu báu, ngọc thạch 
sáng rực rỡ, nói không chừng ở tầng dưới đây thôi! " 


Thảo luận không được bao lâu, mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã bị một loạt tiếng động lạ 
làm kinh động. Trác Mộc Cường Ba vừa lắp pin mới cho chiếc mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng 
động, liền giấu Đường Mẫn ra sau lưng mình, hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh. Giáo sư 
Phương Tân và lạt ma Á La cũng ngừng tranh luận, cùng bất an ngước quanh. Tiếng động vang 
từ căn phòng này sang căn phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om không có ánh đèn, 
rất hỗn loạn, nhưng rất rõ ràng, càng lúc càng gần họ hơn. Cái chết không hề đáng sợ, đang sợ 
nhất chính là phải chờ đợi cái chết đến gần! Lúc này bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, chính 
là đang cảm thụ sâu sắc tâm trạng ấu, biết rõ rằng có thứ gì đó đang tiến tới, số lượng cực nhiều, 
chắc chắn sẽ bất lợi cho mình, nhưng lại không biết những thứ ấy từ đâu tới, liệu có thể là thứ gì, 
bản thân mình nên phòng vệ thế nào. Bốn người dựa vào bức tường không có cửa kia, túm lại 
một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa. Bất cứ lúc nào căn phòng này cũng có thể bị 
một loại sinh vật nào đó thâm nhập. 


Lạt ma Á La có đôi tai thính nhạy khác thường, ông nói: "Là động vật bay, tôi nghe thấy tiếng 
đập cánh vù vù, nhưng lại không giống lắm." 


Giáo sư Phương Tân phản ứng nhanh nhất, ông lập tức nói: "Đại sư, còn nhớ ngài vừa nói gì 
không? Địa cung nàu không có ngày đêm, nhưng chu kỳ sinh lý thì không thay đổi, là chúng, 
chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi! " 


Lạt ma Á La cũng phản ứng lại ngay, kinh hoảng thốt lên: "Trời phật ơi! Chúng sắp bay qua 
những gian phòng này! ” 


Trang 463/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trong không gian nhỏ hẹp này, chúng ta căn bản không có chỗ nào 
ấn náu được, cần phải lập tức nghĩ ra đối sách, bằng không, hậu quả thế nào chắc ngài cũng biết 
rồi. Mẫn Mẫn, dựng lều bạt nhanh lên, nhanh, nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! " 


Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngần người ra đó, hỏi: "Chuyện gì vậy? Thầy đã biết điều gì rồi à? 


Đường Mẫn trách móc: "Anh vẫn chưa nghe ra à? Chính là đám động vật giống lời dơi lúc nãu 
bọn em gặp phải đấu, nếu đúng là dơi, hoàng hôn buông xuống, bọn chúng chuẩn bị ra ngoài 
kiếm ăn rồi! Còn đần mặt ra đấy làm gì nữa, mau giúp em một tay! ” 


Trác Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẫn dựng lều lên, đây là loại lều bạt dựng nhanh, 
khung giá và vải bạt không tách rời, mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc lều đã dựng 
xong, giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người cùng chưi vào ẩn nấp, sau đó nhanh chóng tra cứu 
trên máy tính các thông tin liên quan đến loài dơi, miệng không ngừng lầm bẩm: "Phải làm thế 
nào mới tránh được chúng bây giờ? " Bốn người đều biết rõ, lũ dơi không dựa vào thị lực tìm 
kiếm phương hướng, mà sử dụng hệ thống hồi thanh độc đáo của loài mình. Nếu đúng là dơi, 
vậu thì bóng đêm ở đâu mười mươi là đất trời của chúng rồi. Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn căn 
phòng tối mù tối mịt, kéo khóa lều lại, trong lòng lại một lần nữa nhớ tới câu nói của Babatou: 
"Đáng sợ nhất, là những kẻ thù ta không thấy nhìn thấy." 


Giáo sư Phương Tân reo lên: "Có cách rồi, dùng máy tính phát ra sóng âm tần số cao làm nhiễu 
loạn hệ thống định vị sóng âm của lũ dơi, như vậy chúng sẽ bỏ qua không gian nhỏ này của 
chúng ta." Đáng tiếc vừa mới nghĩ ra biện pháp, còn chưa kịp thực hiện, đại quân bay lượn trong 
bóng tối kia đã rào rào tới nơi. Trong khoảng khắc, trong phòng toàn là tiếng đập cánh vù vù, 
khắp nơi đều nghe thấy, bốn người cuộn rúc lại trong lều, không biết ngoài kia có bao nhiêu con 
dơi đang bay lượn. Đột nhiên nghe "soạt” một tiếng, chiếc lều bằng vải buồm chắc chắn đã bị 
cào rách một mảnh nhỏ, một sinh vật hung dữ đầu chuột dùng vuốt trước ra sức xé toang vết 
rách ấy ra hòng chui vào trong. Đường Mẫn ré lên: "Con dơi! " 


Hai tay giáo sư Phương Tân đã hơi run rấu, ông vội nói với Trác Mộng Cường Ba: "Cường Ba, 
chặn chúng lại! Tôi cần một ít thời gian. Tôi nhớ là có một chương trình phát sóng âm tần số 
cao mà, để ở đâu rồi nhỉ? Ra đây, mau ra đâu nào! " 


Lại mấy tiếng "soạt soạt” nữa vang lên, lều bạt đã bị rách thêm mấy chỗ, mỗi vết rách đều bị xé 
toang ra, từng con vật xấu xí đang tranh nhau len vào. Trác Mộc Cường Ba cũng cuống quút cả 
lên mà không biết phải làm sao, trong đầu không ngừng tự hỏi: "Làm sao mà chặn chúng đây? " 
Gã biết, Mẫn Mẫn sợ nhất là giống này, chỉ thấy cô co rúm người lại, cả dũng khí kêu rú lên 
cũng chẳng còn đâu nữa. Đúng lúc này, lạt ma Á La đưa cho gã một cái ba lô, chất liệu của 
chiếc ba lô ấu còn chắc chắn hơn vải buồm của chiếc lều, Trác Mộc Cường Ba vội ấn cả ba lô 
vào lỗ thủng. Lạt ma Á La cũng cảm một chiếc ba lô khác chống đỡ đâu bên kia, cả hai đều cảm 
nhận được một cách hết sức rõ ràng, lớp vải buồổm của chiếc lều này tựa như đang bị vật nặng 
mấy trăm cân đè lên vậy, không biết là rốt cuộc có bao nhiêu con dơi đang đậu trên đây nữa. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói lên, thì ra dưới chân lều lại bị rách 
thêm mấy lỗ nữa, có mấy con dơi đã chiu được vào trong, không thèm khách khí gì đớp cho gã 
một phát chảy cả máu. Màu máu tanh giống giống như thuốc kích thích, dẫn dụ càng nhiều dơi 
đến phía này. Trác Mộc Cường Ba giẫm chết hai con, lại thấy vết rách trên lều càng lúc càng 


Trang 464/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiều, chiếc lều bạt này sắp chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa đến nơi rồi. 


Wỉ (T1 ^ 


Đúng lúc đó, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nghe thấy "u" một tiếng, sau đó âm thanh mỗi 
lúc một cao, dẫn dần không còn nghe rõ được nữa, nhưng lũ dơi bên ngoài thì như bị chùy đập 
phải, tất cả đều tránh xa khỏi chiếc lều... Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả. Trác Mộc Cường 
Ba biết, máy tính vẫn đang không ngừng phát ra sóng âm ở tần số cao, chỉ có điều đã vượt quá 
phạm vi nghe được của thính giác con người, vì vậu bọn họ mới không nghe thấu gì nữa. Gã mệt 
mỏi ngồi xuống đất, không để ý liền ngồi lên mấy con dơi vẫn chưa kịp bay ra ngoài, làm chúng 
kêu lên choe chóe. Trác Mộc Cường Ba đập chết mấy con dơi nhỏ ấy rồi ngấng đầu lên nhìn, 
chiếc lều đã rách bươm cả trăm lỗ, tựa hồ như đang nhìn qua ô cửa số có rèm mỏng vậu. 


Để quan sát lũ sinh vật tấn công mình, họ đã cố ý đặt bên ngoài gian phòng một chiếc mũ phát 
sáng, lúc nàu mới trông thấy, dòng thác lũ dơi đen kìn kịt tựa như một trận cuồng phong trong 
gian sảnh. Bọn chúng vào từ cửa phía Bắc, trào ra cửa phía Nam. Trận cuồng phong đen tuyển 
gần như chiếm mất già nửa gian phòng, số lượng cực kỳ nhiều. Dù có sóng âm tần số cao cũng 
vẫn có rất nhiều con dơi hạ xuống chiếc lều con của họ, có điều giờ đã đỡ hơn lúc trước nhiều 
lắm rồi, bốn người đủ sức đối phó. Trận gió đen thổi liên tục hơn hai mươi phút đồng hồ mới 
dứt, bốn người thở phào một tiếng. Đường Mẫn lau khô nước mắt, lấy vaccine phòng bệnh dại 
ra tiêm cho mỗi người một mũi. Bị lũ dơi đó cào cấu bị thương không đáng sợ, đáng sợ nhất 
chính là bọn chúng có mang theo bệnh dại hoặc các bệnh khác. Người nào bị nhiễm phải virus 
bệnh dại, tất sẽ phát cuồng, sợ nước, ánh sáng và âm thanh, trở nên chỉ thích hành động trong 
bóng đêm, thích cắn mọi thứ xung quanh, đồng thời tiếp tục truyền bệnh qua tuyến nước bọt 
trong khoang miệng. Truyền thuyết ma cà rồng cũng chính từ đây mà ra cả. 


Giáo sư Phương Tân lập tức quét con dơi vào máy tính tiến hành đối chiếu, chẳng mấy chốc ông 
đã reo lên như được đại xá: "Đây là dơi mặt quở, nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói 
lắm." Lạt ma Á La nhìn xác mấy con dơi nói: "Bọn chúng tiến hóa rồi, móng vuốt ở cánh trước 
trở nên vừa cong vừa dài, xem ra lũ cá ăn thịt người ở ngoài kia đã trở thành nguồn thức ăn mới 
cho bọn dơi này, hoặc cũng có thể là chúng ăn thịt lẫn nhau. Toàn bộ răng hàm đều mất hết, 
răng cửa tiến hóa thành hình dạng như lưỡi dao sắc nhọn, bọn chúng không chỉ bắt côn trùng 
ăn, còn hút máu nữa, loại dơi này, có thể quụ về á chủng dơi hút máu cũng được đấy. " 


Trác Mộc Cường Ba an ủi Đường Mẫn mấy câu, đoạn đưa mắt nhìn sinh vật xấu xí trên mặt đất. 
Những con dơi nàu xòe cánh ra thì được chừng ba mươi centimet, không có mũi, nhưng môi và 
má có những nếp nhăn rất phức tạp, môi dưới bành ra như cái đĩa, tai to tướng và vành tai cũng 
rất phức tạp, ngoại trừ vuốt sắc ở móng trước ra, chúng còn một đặc điểm đặc biệt nữa, chính là 
trong miệng mọc một đôi răng sắc như dao nhọn, hơn nữa còn hơi lệch về giữa và hướng xuống 
dưới. Kết cấu như vậy, làm Trác Mộc Cường Ba chợt nghĩ đến lưỡi lê quân dụng có rãnh cho 
máu chảy, hết sức phù hợp để hút máu, gã cũng không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn cho 
một nhát thì sẽ có hậu quả như thế nào nữa. 


Giáo sư Phương Tân gấp máy tính xách tay lại, đứng lên nói: "Bây giờ chúng ta không cần tiếp 
tục thảo luận nữa nhỉ? ” 


Lạt ma Á La nói: "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi nàu, ở đâu gần như không 
có chỗ nào là an toàn cả." Ông hiểu rõ, bọn dơi kia còn quay trở lại, mà bọn họ thì đã không 
còn cái lều có thể tạm ngăn chúng lại nữa rồi. Giáo sư Phương Tân tự tin bảo Trác Mộc Cường 
Ba: "Đi thôi, chỉ là mê cung với mấy cái bẫy rập thôi mà, không đáng sợ như cậu tưởng tượng 


Trang 465/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đâu.” 

Trời đã hoàng hôn, trên quảng trường lớn của Bạch thành, quân du kích và thổ dân ăn thịt người 
đã giằng co suốt một ngày trời. Đám thổ dân chiếm được địa lợi, khiến quân du kích không dám 
manh động, còn quân du kích thì có vũ khí hiện đại, thổ dân ăn thịt người cũng không thể tiến 
lại gần quảng trường. Khi vâng dương chìm xuống sau đường chân trời, trong rừng sâu lại thấu 
một người bước ra, phải, chỉ có một mình. Chút ánh sáng còn sót lại của vầng tịch dương kéo 
bóng y ra vừa dài vừa gầy đét lại, thoạt nhìn cũng toát lên mấy phần cô đơn tịch mịch, cơn gió 
nhẹ phất qua làm rối mái tóc ụ, để lộ nửa gương mặt trông còn đáng sợ hơn đầu lâu xương cốt. 
Soares kích động thầm nhủ: "Cuối cùng ta cũng trở lại rồi, còn nhớ ta không? Các bạn, các bạn 
của ta, có thể cùng vên nghỉ với kiến trúc hùng vĩ nhường này, các bạn cũng vên tâm được rồi. 
Bảy năm, các bạn vẫn khỏe chứ? Không ngờ nào phút nào là ta không nhớ về các bạn cả." 


Trong khoảnh khắc ấy, bẫy rập đáng sợ, những bức tượng đá khổng lồ, các món trang sức tinh 
xảo, những bộ xương khiến người ta kinh hoảng, sinh vật đáng sợ ẩn nấp mình trong bóng đêm, 
tất cả mọi chuyện đã qua cùng lúc dâng trào lên trong óc Soares... 

"Chuột đất, mặc xác mấy cái bẫy đó đi! Nhanh lên! " 

"Làm sao được, cả đời tôi đều nghiên cứu cơ quan bẫy rập, những cái này tuyệt đối có thể xem 
là kỳ tích hoàn mỹ nhất mà tôi từng trông thấy, không trả lại công năng cho chúng, dù có sống 
sót tôi cũng hối hận cả đời mất! Ua? Cái bẫy này là? A... chạy mau, Trăn Xám! " 


"Đây là dơi mặt quủ, không có độc, cố lên, Cá Kình, cậu phải cố lên! " 


"Không được đâu, động mạch ở màng bao ruột của tôi bị vỡ rồi, có lẽ còn cả động mạch thận, 
giờ đang chảy rất nhiều máu, tôi không sống nổi đâu, Trăn Xám, mặt của anh..." 


"Khốn kiếp, mặc kệ tôi đi, cậu mà chết ở đây, bọn tôi biết phải làm sao bây giời " 
"Chỉ có thể... dựa vào bản thân mình thôi, tôi... chân thành nói... với anh một câu, đi theo Cáo 


Lửa, với năng lực hiện tại của chúng ta, nếu có thể ra khỏi tòa địa cung này, ngoài đội trưởng 
ra... chỉ còn... Cáo Lửa thôi..." 


"Cá Kình! Đừng ngủ! Cá Kinh! ” 
"Khi Mặt Người! Khỉ Mặt Người, cậu tỉnh lại cho tôi! Khi Mặt Người! " 


"Vô dụng thôi Trăn Xám, cậu ấy nín thở trong nước lâu quá, mà cậu cũng không phải bác sĩ, 
chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi..." 


Hai chiến binh của bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mái nhà xuống làm đứt đoạn hồi ức của 
Soares, họ giơ hai ngọn giáo dài huơ huơ trước mặt ụ. Soares không phản ứng gì, chỉ cầm chiếc 
Thạch phù màu hổ phách kia chìa ra. Hai thổ dân kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dường như 
đều không biết đến thứ này, Soares cũng nhận ra điều gì đó, đám thổ dân ăn thịt người nàu hình 
như không biết mảnh Thạch Phù nàu. Y lùi lại phía sau một bước, lạnh lùng nói: "Không nể mặt 
quá rồi, chúng mày ở bộ lạc nào, lần trước có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu! " 


Câu trả lời của hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người là một cú ném lao, công thêm tiếng gầm gừ 
trong chiến đấu. Soares lắc người tránh mũi lao, lấu một lọ nhựa ra bóp vỡ đánh "tẹt" một tiếng, 


Trang 466/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi nhắm mắt lầm bẩm nói: "Lũ quở đói muốn nuốt hết vạn vật trên đời, quân đoàn địa ngục của 
ta, ăn hết sạch chúng đi, cả khúc xương cũng đừng bỏ qual ” Trong bụi cây sau lưng y, đột nhiên 
tràn ra một đàn kiến khổng lỏ màu đỏ nâu, bọn chúng dàn hàng chỉnh tẻ, băng qua Bạch thành, 
ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ trên đường ởi, hai chiến sĩ thổ dân ăn thịt người gào lên thê thảm, âm 
thanh vang mãi ra xa. 


Mấu tên lính du kích gác máy bay trực thăng đột nhiên phát hiện vô số thổ dân ăn thịt người nấp 
trong rừng bỗng chạy ùa ra phía quảng trường, bất chấp sống chết, tựa hồ như gặp phải ma quủ 
vậy, nhất thời cũng không thể giết hết. Một tên đùa đùa nói với đồng bọn: "Chúng điên rồi 
chắc? Tranh nhau chịu chết." Bỗng nhiên, bọn chúng cũng kinh hoảng nhận ra, sau lưng đám 
thổ dân là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên Bạch thành, những thổ dân chạy hơi 
chậm một chút, tựa như một câu nến đang tan chảy, trong chớp mắt đã mất da, thịt, chỉ còn trơ 
lại xương cốt, trắng phớ như tòa Bạch thành này vậu. 


Trang 467/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Bấy Sâp 


Đám quân du kích bấy giờ mới định thần lại, kêu rú lên rồi chạy tản ra bốn phía, nhưng quá 
muộn, đã bị hãm trong vòng quây của đại quân đoàn màu đỏ ấu, không kẻ nào có thể thoát 
được cả. Soares chậm rãi bước đi trong cơn lũ đỏ, không buồn liếc nhìn những bộ xương đang 
ngã xuống bên cạnh. Lũ kiến dường như rất sợ lại gần ụ, Soares đi tới đâu, chúng liền dạt ra 
nhường đường. Bỗng cặp mắt y sáng bừng lên, phát hiện ra chiếc trực thăng trông như con 
chuồn chuồn nhỏ phía trước, liền mừng rỡ nói: "Đồ tốt đây, đừng làm hỏng của tao nhé." Nói 
đoạn, v liền rút ra một lọ thủy tỉnh ném về phía máy bay, một màn khí thể tản ra trong không 
khí, lũ kiến lửa tức khắc dạt ra một khoảng trống như bị ai giội nước vào vậy. Soares nhìn tòa 
Bạch thành bị cơn sóng màu đỏ tràn lên, thảm nhủ: "Hỏng rồi, không ngờ lại giải quyết nhanh 
như vậy, khó khăn lắm mới tụ tập được nhiều thế này, nhưng giờ làm sao giải tán chúng đi bây 
giờ, thuốc trên người mình đâu có đủ." 

Soares đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng "vù vù vù” từ bốn phương tám hướng vang tới, chỉ thấy từ 
các lối thông trên thân tòa kim tự tháp hùng vĩ kia bắn ra vô số tia sáng màu đen, tựa như những 
thanh kiếm sắc đen tuyên được rút "soạt" trong vỏ ra, chỉ thẳng lên bầu trời. Lũ kiến lửa dưới đất 
liền trở nên nhốn nháo bất an, thì ra đã gặp phải thiên địch. Những thanh kiếm đen kia lao vút 
lên giữa tầng mây, rồi nhanh chóng tan ra như làn sương mù, hóa thành vô số con ác quỷ đối 
mặt với đàn kiến phải tính bằng con số trăm triệu, thỏa sức đánh chén, nhất thời, bầu trời toàn 
là lũ dơi đen đập cánh vù vù, tựa như mây đen che kín mặt trời, cảnh tượng cực kỳ hùng UI. 


Soares thở phào một tiếng, đến thật đúng lúc. Y đã đợi cả một ngày, chính là đợi cho lũ ác ma 
có cánh này ra khỏi sào huyệt, như vậy, dưới địa cung coi như tạm thời được an toàn rồi. Lần 
trước tới đâu, đã có hai người bị thương, một người mất mạng, một người nữa cũng vì bị bọn 
quái vật này làm mù đôi mắt mà chết trong bẫy rập dưới địa cung. Soares lấy ra một vật bằng 
kim loại hình cầu to cỡ quả bóng tennis, ấn nút khởi động. Vật thể hình cầu nàu có nguyên lý 
hoạt động giống như chương trình máy tính mà giáo sư Phương Tân sử dụng, phát ra sóng âm 
tần số cao, khiến có thể ẩn thân giữa đàn dơi. Soares ngắng đầu lên nhìn tòa kim tự tháp 
Ahezt nguy nga hùng vĩ, bắt đầu chậm rãi bước lên. 


Trác Mộc Cường Ba ởi sau lưng giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, trong bụng lấy làm thắc 
mắc, không hiểu sao bọn họ có thể ung dung như vậy. Không biết đã đi qua bao nhiêu gian 
phòng, cảm giác dường như vẫn cứ đi bừa đi loạn, cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng đưa ra 
một kiến nghị: "Đi mãi như vậu cũng không phải là cách, tôi có một ú kiến." Mấy người giáo sư 
Phương Tân liền dừng lại, chờ xem Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì. Gã thế thọt: "Dùng bút kú 
hiệu, đánh dấu lên từng cánh cửa mà chúng ta đi qua, như vậy sẽ không bị lặp đường nữa." 


Ba người còn lại đều trầm ngâm không nói gì, nhưng nhìn nét mặt họ, Trác Mộc Cường Ba 
cũng biết ngay là gã lại vừa đưa ra một ú kiến sai lầm. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Phương Tân 
không nhịn được phê bình gã mấy câu: "Cường Ba à, xem ra cậu chẳng chịu chú ý nghe giảng gì 
hết rồi, giáo quan có dạy chúng ta như vậy đâu." 


Đây cũng là cách đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở Khả Khả Tây Lý, Trác Mộc Cường Ba cảm 
thấy rất hữu dụng, sao lại không thể áp dụng ở đây được chứ, gã thắc mắc: "Tôi cảm thấy cách 


Trang 468/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này cũng được lắm mà." 


Đường Mẫn thì thảm bên tai gã: "Cổ lỗ rồi, đây là cách làm của người không chuwên nghiệp, 
không thích hợp sử dụng ở đây đâu. " 


Lạt ma Á La nói: "Nếu thông đạo rất dài, số nhánh rẽ rất ít thì có thể dùng cách ấu của cậu. 
Nhưng ở đây, khi cậu nhận ra những cánh cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu đều nhiều như 
nhau, khiến cậu không thể phân biệt được, cậu sẽ thấy đánh dấu với không đánh dấu chẳng 
khác gì nhau cả.” 


Trác Mộc Cường Ba bực bội nói: "Nhưng chúng ta cứ cắm đầu đi thế này cũng đâu phải là cách 
chứt ” 


Giáo sư Phương Tân quay người lại, mỉm cười nói: "Ai bảo chúng ta đang đi bừa chứ? " Nói 
đoạn, ông chỉ vào chiếc máy tính xách tay đeo trước ngực. 


Đường Mẫn nói: "Chúng ta dùng webcam nhập hết những chặng đường đã đi vào máy tính, 
chương trình trong máy sẽ dựa vào thông tin này vẽ ra bản đồ 3D của toàn bộ nơi đây. Dù nói là 
tất cả các căn phòng thoạt nhìn đều gần gần như nhau, mắt người có lẽ rất khó phân biệt được 
chúng, nhưng máy tính thì có thể ghi lại bất cứ điểm khác biệt nào dù là nhỏ bé nhất, cộng với 
tín hiệu định vị phát ra trên người chúng ta nữa, vậy là có thể dễ dàng phát hiện ra đâu là nơi 
chúng ta đã đi qua rồi." 


Trác Mộc Cường Ba ngây người nhìn vào màn hình máy tính giáo sư Phương Tân xoay về phía 
gã, chỉ thấu trên đó là những hình lập thể 3D hết sức tường tận, giống hệt như những căn 
phòng họ đã trông thấu. Giáo sư Phương Tân ấn nhẹ hai nút bấm, hình ảnh 3D liền chuyển 
sang dạng mặt phẳng 2D, các căn phòng hoàn toàn chuyển thành những ô nhỏ hình chữ nhật, 
chỗ nào có cửa thì được máy tính biểu thị bằng một đường vạch trắng, vị trí nơi họ đang đứng 
được đánh dấu bằng một chấm đỏ nhấp nháy rất nổi bật. Tất cả đều trở nên hết sức sáng rõ. 
Trong chớp mắt, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu, thì ra khoảng cách giữa nhóm của gã và 
nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn lớn như lần đầu tiên tiến hành huấn luyện dã ngoại vậy: bọn 
gã vẫn đang xoay gỗ nhen lửa, còn nhóm của giáo sư Phương Tân thì đã dùng bật lửa từ lâu rồi. 
Gã thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, làm một con rùa đen lặng lẽ, chỉ cắm cúi bước theo, không 
còn phát ngôn gì nữa. Đường Mẫn đành thỉnh thoảng lại nói một hai câu với gã, xoa dịu phần 
nào tâm trạng ức chế cho Trác Mộc Cường Ba. 


Suốt dọc đường, Trác Mộc Cường Ba đi kẹp giữa bốn người, bước theo dấu chân của giáo sư 
Phương Tân, chỉ trông thấy mấy bộ xương khô của những kẻ lạc bước trong mê cung, nhưng 
không gặp phải bẫy rập nào, không khỏi cũng thấy có chút mê hoặc. Gã muốn bước tới xem 
trong các món đồ gốm kia có đựng thứ gì không, nhưng lại bị cảnh cáo không được manh động 
làm bừa. Giáo sư Phương Tân chỉ cho gã xem ảnh webcam chụp bên trong các thứ ấy, tỏ ý nói 
bên trong không gì hết. Cứ như vậy, bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ bảy của mê cung 
Ahezt suốt hơn hai tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính, trước mắt liền xuất hiện một 
gian đại sảnh tương đối rộng rãi, dựa sát vào một bức tường tựa như vách núi. Cuối cùng họ 
cũng ra khỏi mê cung, đi tới con đường thông lên tầng trên. 


Từ gian phòng nhỏ đi ra, đột nhiên gặp phải một gian đại sảnh lớn như vậy, không khỏi khiến 
người ta sinh ra cảm giác kinh ngạc. Mũ chiếu sáng không hắt lên được tới trần, bốn bức tường 
xung quanh đều dùng những phiến đá to bằng viên gạch ghép lại mà thành, rất giống như các 


Trang 469/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hình tượng được ghép từ gạch men của người hiện đại. Nhưng điểm khác biệt so với hình trên 
gạch men hiện đại là, những phiến đá này đều được gia công chạm trổ. Cả bức tranh quá lớn, 
nên Trác Mộc Cường Ba không thể nhìn được toàn bộ, song gã cũng biết, chắc chắn cả bức 
tường là một bức tranh khổng lồ cao ba mét, người nàu chồng lên người kia như xiếc chồng 
người, hai tau giơ ra phía trước, tựa hồ như đang bưng bê thứ gì đó, nhưng lúc này hai tay người 
khổng lồ đá này đều trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ bước vào là vô số hình ảnh, 
những nét vẽ màu đen khắc họa rất rõ ràng hàng đoàn nô lệ bị đánh đập lưng vác vật nặng đang 
lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung. Những kẻ đang đánh đập nô lệ, là một đám 
sứ giả địa ngục đầu dơi, thân hình khẳng khiu nhọn hoắt như câu xương rồng. Ánh mắt hung 
hãn của đám sứ giả địa ngục, vẻ mặt kinh hoảng thành khẩn của các nô lệ, mọi động tác và nét 
mặt đều được khắc họa tỉ mỉ. Phía sau các nô lệ và đốc công, một vị thân khổng lồ ngôi ngau 
ngắn, vẽ bằng các đường nét đen lánh, môi dưới chìa rộng chảy sệ, vòng ngoài miệng đỏ rực 
như lửa, mắt đen kịt, từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo như phân 
tích của giáo sư Phương Tân, đây có lẽ chính là vị dạ thần cai quản tầng địa ngục thứ bảy của 
người Mava. 


Kỳ quái một điều là, phía sau lưng vị thần cai quản địa ngục, còn vẽ một hình tượng quái dị đang 
đứng. Trác Mộc Cường Ba quan sát cẩn thận, cảm thấy rất giống với Đầu trâu Mặt ngựa của 
Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói: "K lạ thật, mỗi tầng đều có vị thần này, là thần 
nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục nhỉ? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào 
trong kho dữ liệu nữa, mọi người thấu hình ảnh này giống cái gì không? " 


Đường Mẫn nói: "Trông giống trâu, nhưng không có sừng, trông giống ngựa, nhưng tai lại không 
giống." 


Trác Mộc Cường Ba vui vẻ reo lên: "Ô? Em cũng nghĩ giống anh à, Đầu trâu Mặt ngựa." 


Lạt ma Á La lắc đầu nói: "Đầu trâu Mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết Trung 
Quốc, dường như không liên quan gì tới văn minh châu Mỹ, hơn nữa, địa vị cũng không thể cao 
như vậy được, chắc là một vị thần khác thôi." 

Ngay phía trước họ, là một bức tường trơn nhẫn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất 
sâu, thoạt nhìn trông rất giống một tấm bảng chà quần áo dựng đứng lên. Giáo sư Phương Tân 
và lạt ma Á La vẫn đang bận rộn chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh vào máy tính. Trác 
Mộc Cường Ba thắc mắc: "Đường đâu? " 


Đường Mẫn chỉ vào những rảnh ngang trên tường, Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Đây mà là 
đường ư? ” Những rảnh ấy chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng mười centimet, muốn đứng vững 
trên ấu đã khó khăn lắm rồi, khoảng cách lại cao như thế, làm sao mà trèo lên được. 


Lạt ma Á La xách chiếc đèn pha, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Chính nó đấu, chúng tôi gọi là 
thang treo, mới đầu nhìn có vẻ khó, chứ thực ra dễ leo lắm." 


Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba trông thấy loại cầu thang buông một góc chín mươi độ 
như vậy, trông chẳng khác gì những răng cưa nhô ra trên mặt tường cả. Giáo sư Phương Tân 
đang bận điều chỉnh góc độ, không buồn để ý tới Trác Mộc Cường Ba, chỉ nói: "Hai tầng dưới 
chúng tôi cũng trèo lên như vậy cả đấy, cậu trèo một lần là biết ngay thôi." Kế đó lại quay sang 
thảo luận với lạt ma Á La, "Ngài xem, đây cũng là hình ảnh của vị dạ thần cai quản tầng thứ 
bảy." "Tay ông ấy cẩm cái gì vậy? " "Không rõ, cho ánh sáng mạnh hơn một chút đi, độ phân 


Trang 470/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giải của webcam này hơi thấp, lần sau tôi sẽ đổi cái tốt hơn..." 


Đường Mẫn thu xếp xong các máy móc, bước qua trò chuyện với Trác Mộc Cường Ba: "Thực ra, 
anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được thôi. Vì các phiến đá ở đâu được ghép 
rất chắc, giáo sư nói, có lẽ người Mawa đã dùng một loại chất kết dính giống như bùn nhão vậy, 
giữa các tảng đá khổng lỏ gần như không có kẻ hở, cả tờ giấu mỏng cũng không thể nhét vào 
được.” 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: "Vách đá này cũng hơn ngàn năm tuổi rồi, nhỡ bị phong hóa 
rồi thì làm sao? Ơ đây lại cao như thế, rơi từ trên ấy xuống thì không phải trò đùa đâu." 


Đường Mẫn mỉm cười: "Anh yên tâm đi, chất liệu đá trắng này tốt lắm, không hề có dấu tích bị 
phong hóa gì cả. Này, anh đừng đi lung tung đấy." Trác Mộc Cường Ba bất bình: "Sao hả? Xem 
thôi cũng không được à? ” 


Đường Mẫn nói: "Trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành, tốt nhất chúng ta không nên ởi bừa, 
ngộ nhỡ đụng phải chốt bẫy thì sao." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh cũng trải qua huấn luyện đặc biệt như mọi người mà, đương 
nhiên cũng biết cần thận, đừng coi anh như người nghiệp dư thế chứ." 


Lúc nàu, giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Cho ánh sáng tụ lại một chút tôi xem nào, ngay bên 
trên này là gì vậu, đúng, đúng, ôi chao, không xong rồi! Xương sọl ” Giáo sư Phương Tân kêu 
lên. Đúng lúc này, một chân Trác Mộc Cường Ba không hiểu giẫm lên thứ gì, phiến đá bên dưới 
hơi thụt xuống, cả gian đại sảnh rung lên, phát ra những tiếng "rầm rầm rầm"” như máu móc 
chuyển động. 


Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi phủ đầu: "Cường Ba, cậu chạy ra đó làm trò gì đấy? Giãm 
phải cái gì rồi, còn không mau chạy đi! " 


Trác Mộc Cường Ba ngớ người, nói: "Tôi làm sao biết được! " Chợt thấy lạt ma Á La đang lao vẻ 
phía gã, rồi ôm cả người gã bổ nhào xuống đất lăn hai vòng. 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Làm sao vậy! ? " Lạt ma Á La đứng lên nói: "Quái thật, bẫu 
chốt kiểu gì vậy? " Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, phía trên cánh cửa họ vừa bước ra 
khỏi mê cung, chớp mắt đã có một tảng đá lớn rơi xuống, bịt kín đường lui, kế đó lại có tiếng 
"huụch huụch" trên cao vắng tới. Giáo sư Phương Tân kêu lên: "Nhanh lên! Trèo lên nhanh lên! 
Cửa đá tầng trên đang khép lại kìal " 


Bốn người giờ mới tỉnh ra, vội vàng giẫm lên các bậc thang trèo lên trên. Trác Mộc Cường Ba 
trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tới tảng trên, lạt ma Á La theo sát phía sau. Vừa leo 
lên, Trác Mộc Cường Ba lập tức quay người lại, kéo Đường Mẫn lên trên, giáo sư Phương Tân 
vẫn ở bên dưới, ước chừng cũng phải còn chục mét nữa mới lên tới nơi. Vừa nãy lúc trèo lên thì 
không cảm thấy gì, giờ cúi xuống không ngờ lại thấy chóng mặt chóng mày. Thang treo này hóa 
ra phải cao hơn năm chục mét, lúc này nhìn xuống dưới, ngoài mười mét, chỉ có một vùng đen 
kịt như dưới vực sâu, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáu. Lạt ma Á La không ngừng lẩm bẩm 
cầu khẩn: "Nhanh lên, nhanh lên..." 


Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên nhìn, giờ mới phát hiện, trên đại sảnh có một tấm lưới 
khổng lồ bằng kim loại gắn đầu mũi nhọn, lúc nàu đang chảm chậm dịch chuyển xuống dưới, 


Trang 471/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn vị trí nơi bọn họ đang đứng, cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống, âm thành 
"hườnh huych" chính là do nó phát ra. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính xách tay sau lưng, leo 
lên trông có vẻ rất vất vả, với tốc độ này thì thật khó mà leo lên kịp được. 


Trác Mộc Cường Ba nôn nóng vô cùng, lớn tiếng gọi: "Thầy giáo! Nhanh lên! Ném máy tính đi! 
Cửa sắp đóng lại rồi! " 


Giáo sư Phương Tân ở bên dưới quát lên: "Đồ nhãi ranh, cậu giãm lên chốt bẫy, giờ còn muốn 
tôi vứt máy tính đi, vậy không phải chúng ta toi công đến đây ài! " Trác Mộc Cường Ba bất an 
kêu lên: "Nhưng mà, tính mạng quan trọng hơn chứ. ” 


Giáo sư Phương Tân vẫn giữ nguyên tốc độ bò, vừa trèo vừa nói: "Nhìn mà học hỏi xem cái gì 
gọi là đồng đội phối hợp đi." 


Chỉ thấu khi cửa đá hạ xuống còn độ bằng chiều cao một người, lạt ma Á La và Đường Mẫn mỗi 
người lấu ra một móc an toàn dùng khi leo vách đá, chống vào khe trượt của đá, cánh cửa phát 
ra tiếng rin rít, cuối cùng cũng chầm chậm dừng lại. Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia, dường 
như cũng gắn liền với cửa đá. Cánh cửa vừa dừng lại, nó cũng không rơi xuống nữa. Chừng một 
phút sau, giáo sư Phương Tân mới bò lên, thở hổn hển nói: "Trong một nhóm, có người thể lực 
tốt, có người giỏi chuyên môn, phân công hợp tác, mỗi người một việc, đấu mới gọi là một đội. 
có mỗi cái bẫy mà đã làm cậu sợ thế rồi cơ à? Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng nảu 
không suy nghĩ làm sao giải quyết được vấn đề? " 


Lòng bàn tau Trác Mộc Cường Ba đẫm mồ hôi lạnh, vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, vậu 
mà mấy người giáo sư Phương Tân không hề lộ vẻ sợ hãi, gã không khỏi thẹn mướt mồ hôi. Chỉ 
có Đường Mẫn là vỗ vỗ ngực thốt lên: "Nguy hiểm quá, mặc dù đỡ hơn các bẫu rập ở đằng 
trước, nhưng cháu vẫn lo đến tim đập thình thịch đâu này." Lạt ma Á La và Đường Mẫn cùng 
buông tay, cánh cửa đá lại tiếp tục chằm chập khép xuống. Nhìn bảy tám bộ xương khô dính 
trên tấm lưới sắt, Trác Mộc Cường Ba tự biết, mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tăng cường kiến 
thức. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tại sao phải đóng cánh cửa này lại, Cứ để nó kẹt ở đấu có phải tốt 
hơn không, vậy thì không có thêm người nào chết ở đây nữa." 


Lạt ma Á La nói: "Cơ quan bẫy rập ở đây đều nối liền với nhau, nếu không để cửa đá nàu đóng 
lại, không chừng phía sau có cánh cửa nào đó không mở ra được, đến lúc ấy lại phải vòng trở về 
đóng cửa thôi." 


Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời lạt ma Á La đã nói, kinh ngạc thốt lên: "Không phải người 
Mawa còn chưa có cả công cụ bằng đồng thau hay sao? Đây... Tấm lưới này, lẽ nào không phải 
bằng kim loại? " 


Lạt ma Á La nói: "Đúng là họ không biết chế luyện đồng thau, nhưng ta không có nói họ không 
có chế phẩm kim loại mà. Người Mava rất giỏi buôn bán, họ có thể giao dịch trao đổi với những 
nơi khác, đổi về các chế phẩm kim loại, chúng tôi đã ghi chép lại điều này rồi, giờ hãy xem 
chúng ta nên đi đường nào trước đã." 


Chỉ thấy khi cánh cửa đá khép lại, bọn họ liền ở trong một không gian kín hình bán nguyệt, trên 
bức tường phía trước, có năm cánh cổng vòm, mỗi cổng đều cao hơn năm mét, đường bên 


Trang 472/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong rộng rãi trải dài, tối đen như mực, không nhìn thấy bên đầu bên kia. Đã có kinh nghiệm 
một lần, Trác Mộc Cường Ba không dám ởi lại lung tung nữa, chỉ thần người ra nhìn giáo sư 
Phương Tân cúi đầu đọc cuốn số ghi chép của Pieri trong máy tính. Chợt nghe giáo sư kêu "a" 
một tiếng, mắt trợn tròn lên, ba người còn lại liền chụm đầu vào. Cuốn số của Pieri không lệch 
không nghiêng, vừa hay thiếu đúng một đoạn ở giữa như bị mọt ăn, phía sau viết "tôi đi trên lối 
dài thênh thang...", phía trước là "bàn chông ken két áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương 
trắng..... 


Lạt ma Á La giơ tau lên tỏ ý cam chịu: "Xem ra, chỉ còn cách tự tìm đường thôi, tầng này chắc là 
địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi." 


Giáo sư Phương Tân gật gật đầu: "Đúng vậy, Nữ thần Mặt trăng Ix Chel, nàng cũng giống anh 
trai mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở trên Thiên giới, nàng là cô gái dịu dàng xinh đẹp, là ánh 
trăng mềm mại như nước; còn khi ở địa ngục, nàng lại hóa thân thành một mụ già hung ác, mái 
tóc là vô số con rắn cuộn tròn, trên lưng là bộ xương người khủng khiếp quấn chằng vào nhau, 
tay chân đều hóa thành vuốt thú sắc nhọn, lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn 
lửa có độc, còn bình sứ trên tay nàng tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và Hỏa thần ở bên 
cạnh cho nàng sai khiến, về sau người ta gọi là Nữ thần Mặt trăng dưới địa ngục là Bà Già Vuốt 
Hổ, còn địa ngục tầng thứ sáu này gọi là địa ngục của nước và lửa." 


Lạt ma Á La giải thích thêm: "Thực ra, phải gọi là địa ngục của băng và lửa mới đúng, nhưng vì 
rừng rậm nhiệt đới nàu không có băng, vậy nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng 
địa ngục thứ sáu này, khi còn sống đã phỉ báng hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông 
gian, tự tiện phá thai mà bị đàu đọa xuống đây, chịu sự đày đọa của băng và lửa, bị ngâm trong 
dòng nước xối một trăm năm mươi năm, rồi lại bị thiêu đốt trên lửa nóng một trăm năm mươi 
năm mới được trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục Mava, bằng một năm alautun 1 
trên thế gian của họ. Địa ngục thật đáng sợ." Những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, 
đều không ú thức được, thứ đáng sợ mà lạt ma Á La đang nói tới không phải địa ngục của người 
Mava, mà là... 


Lạt ma Á La nói: "Hình vẽ phía trên con đường đã chỉ hướng cho chúng ta rồi, những đường 
tròn đồng tâm màu đen tượng trưng cho cái chết mục rữa, con đường này không thể đi được." 


Giáo sư Phương Tân ngước đầu lên: "Đốm đen, tượng trưng cho ôn dịch, con đường này cũng 
không thể đi được." 


Đường Mẫn nói: "Chỗ cháu bên này có mũi giáo, đao đá." Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Tượng 
trưng cho sự tàn sát, cũng không được.” 


Lạt ma Á La nhìn hai cánh cổng cuối cùng, chỉ vào cái ở trước mặt mình: "Máu tươi, trái tim, 
tượng trương cho sự hụ sinh, đây là con đường dâng hiến, chắc cũng không phải nó đâu." 


Vậy là chỉ còn lại con đường ở trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã nói: Nhưng ở đây có một con 
rắn lớn mà." 


Giáo sư Phương Tân bước lên trước, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Chính là nó rồi." 


Đường Mẫn cũng nói theo: "Thần Rắn Mưa, là vị thần được người Maya sùng bái nhất, nó mang 
mưa tới, khiến vụ mùa được bội thu.” 


Trang 473/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cũng bước theo. Phía trên con đường lát gạch này này là trần hình vòm, 
trông như một đường hầm xuyên núi khổng lỏ vậu, bên vách đá vẽ đầu các hình giống như ở địa 
ngục tầng thứ bảy, toàn những cảnh tượng hồn ma chịu đựng hình phạt thảm khốc trong địa 
ngục băng hỏa. Bốn người đi được chừng mười phút mà vẫn chưa hết con đường, phía trước lại 
vọng tới tiếng "rẹt rẹt rẹt rẹt". Giáo sư Phương Tân dừng bước, thấp giọng nói: "Đằng trước có 
sinh vật, đưa đèn pha cho tôi.” 


Lạt ma Á La nghiêng tai lắng nghe, nói: "Con vật nàu không nhỏ đâu, khoảng cách giữa chỉ 
trước và chỉ sau ít nhất cũng phải hai mét. Thể trọng có lẽ phải hơn tám trăm cân." 


Chú Thích 


1.đơn vị đo thời gian lớn nhất của người Mava cổ đại, tương đương với 63.081.429 năm; tham khảo thêm ở địa 
chỉ. 


Trang 474/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương G - Cửa Địa Ngục 


Đầu tiên, Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới con vật lợn không ra lợn, trâu không ra trâu, mình gặp 
phải trong rừng, lẽ nào trong địa cung này cũng có thứ ấy? Giáo sư Phương Tân nói: "Chuẩn bị 
sẵn sàng ứng phó, nếu nó chặn đường tiến của chúng ta rồi xông tới, mọi người phải kịp thời 
nhảy tránh." Ông đưa một khẩu súng lục cho Trác Mộc Cường Ba, và nói: "Chỉ có hai viên đạn, 
bất kể là thứ gì, nếu nó xông tới phải nhắm vào chỗ yếu hại mà bắn." Trác Mộc Cường Ba gật 
gật đầu. 


Giáo sư Phương Tân điều chỉnh lại quảng sáng của đèn pha, thở hắt ra một tiếng: "Hụ vọng nó 
không lao tới." 


Trụ ánh sáng chiếu ra, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy trong bóng tối lấp lóa 
chớp nháy một đôi mắt sáng rực, to như cái bóng đèn. Con vật khổng lồ kia rõ ràng cũng bị 
chùm sáng bất ngờ đó làm cho giật bắn mình, quay đầu bỏ chạy làm cả đường hầm rung lên 
bình bịch. Giáo sư Phương Tân thấy vậy, vội vàng lấy máy quay ra, chỉ tiếc đã quá muộn, màn 
hình máu tính chỉ hiện ra một cái mông to như mông voi và chiếc đuôi vừa to vừa dài. 


Nhưng trong khoảng khắc chùm sáng hắt ra ấu, Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm nhận được một 
cách vô cùng rõ rệt, đôi mắt chớp chớp như bóng đèn ấy, ánh mắt đỏ toát lên vẻ "tham lam, đói 
khát, thù hận, oán độc", gã biết rõ, chỉ có một loài vật mới sở hữu cặp mắt và thứ ánh mắt ấu, 
bọn chúng tồn tại trước khi con người xuất hiện, và luôn bị con người coi là kẻ thù, trong mấy 
triệu năm lịch sử tiến hóa của nhân loại, cuộc chiến giữa loài người và bọn chúng chưa bao giờ 
từng gián đoạn. Hơn nữa, ở Khả Khả Tây Lụ, loài động vật nàu đã dạy cho Trác Mộc Cường Ba 
một bài về môn sinh vật học. Trong hang động tối tăm sâu hút ấu, bọn chúng cọ quậy thân mình 
béo múp, đuổi theo mọi sinh vật sống với tốc độ không tưởng, ăn sạch tất cả sinh vật chúng bắt 
gặp trên đường đi. Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng ra cảnh một con chuột có thể 
hình của loài voi, nhưng đôi mắt gã trông thấy ấy, đích thực mười mươi là đôi mắt ti hí chỉ loài 
chuột mới có. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Được rồi, nếu nó đã sợ ánh sáng, chúng ta cứ ởđi tiếp con đường này, 
nhưng phải hết sức cảnh giác mới được. Cường Ba à, Cường Ba, có nghe tôi nói gì không? Cậu 
đang nghĩ gì thế? Cậu phụ trách sự an toàn cho cả đội chúng ta đấy, cậu cần phải cảnh giác hơn 
nữa mới được. " 


Theo chân con vậtt không rõ tên kia, bốn người dè dặt tiến lên phía trước, bỗng nhiên Đường 
Mẫn thấp giọng hô: "Phía trước có ánh sáng." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Cẩn thận, mọi người tắt hết đèn đi, có lẽ có người khác tiến vào 
đây nữa." 


Bốn người càng đi về phía trước, ánh sáng càng rõ hơn, nhưng trông thế nào cũng không giống 
ánh sáng phát ra từ các loại đèn pha đèn chiếu. Cùng với ánh sáng mỗi lúc một mạnh, luồn khí 
nóng càng lúc càng rõ rệt hảm hập phả tới mặt mọi người, lạt ma Á La kêu lên: "Chỉ sợ không 
phải có người nào, mà là ánh sáng vốn có ở tầng địa ngục này thôi." 


Trang 475/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba người giờ mới sực nhớ ra, tầng này là địa ngục của nước và lửa, thế nhưng, ngọn lửa nào có 
thể cháy suốt ngàn năm cũng không tắt? Trác Mộc Cường Ba cũng sực nhớ ra bài hát của 
Babatou: "Bọn họ đốt lên ngọn lửa thiêng cháy vạn năm không tắt, để cung điện ** Puh được 
ánh sáng chiếu rọi. " 


Giáo sư Phương Tân bật máy tính lên: "Để tôi tra cứu dữ liệu." Trong cuốn số ghi chép, Pieri đã 
miêu tả như sau, “Tôi như bị nướng trong địa ngục (thiếu), quả thực hết sức khâm phục trí tuệ 
của người Mava (thiếu), tôi nghĩ, tầng này chắc có một cách đặc biệt nào đấu để đi lên, bởi vì lúc 
trượt xuống, tôi suứt nữa thì ngã gãy xương. Họ không thể không để lại thứ gì đó, nếu không, 
chính họ cũng không có cách gì mà lên được. " 


Lạt ma Á La thấp giọng nói: "Xem ra, chính Pieri cũng không tìm được cách lên trên. Chỉ e 
chính vì ở tầng nàu không thể leo lên được nữa, ông ấy mới tiếp tục lần tìm xuống dưới cũng 
nên.” 


Trác Mộc Cường Ba không đồng ý: "Chưa chắc, bọn dơi vừa nãy đấy, chẳng lẽ không phải 
chúng cũng bay từ đây ra hay sao? ” 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Có một điểm không thể quên, bọn dơi bay vào, còn chúng ta thì đi ra 
đấy." 


Đường Mẫn vội lên tiếng: "Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, đi xem thì biết thôi." 


Đi thêm mấy bước nữa, bước chân bốn người liền chậm lại, giáo sư Phương Tân vội lấy máy 
quay ra, hướng về phía cửa đường hầm. Lạt ma À La cảm thán: "Kỳ tích, kỳ tích ở đâu đúng là 
vô cùng vô tận. Thật không thể tưởng tượng nổi, sao mà họ làm được thế nhỉ? " 


Một ngọn lửa bập bùng cháy phía trên cửa đường hầm, tựa như một tinh linh có mạng sống 
đang nhảy múa. Không phải một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến, mà là ngọn lửa bừng bừng, cháu 
cao hơn bốn mét, đứng cách mấy trăm mét cũng cảm thấy luồng nhiệt hầm hập tới. Càng đến 
gần cửa hầm, bốn người càng ngâu ngần si mê. Tòa chính điện nàu chạm trổ hoa lệ, vách tường 
đầy bích họa, bài trí huy hoàng thế nào không cần nói, nhưng chỉ liếc một cái là đã trông thấy 
ngau bốn bức tượng lực sĩ thân hình khổng lỗ đang đứng thẳng. Bốn vị lực sĩ nàu cao phải hơn 
hai chục mét, trên đầu đội một cái mũ trông giống như lỗ châu mai trên Vạn Lý Trường Thành, 
hai mắt hình thoi, con ngươi nghiêng vào trong, miệng há to, khóe miệng xoắn lại trông như 
hàm râu quai nón, tai như quai ấm, trên người mặc chiến giáp, dáng vẻ uy phong lẫm liệt vô 
cùng, không nộ mà oai, nhưng điều làm người ta liếc thấy họ ngay, chính là chậu lửa cháy sáng 
trên tay họ. Cả bốn lực sĩ cùng giơ cao hai tau, nâng một cái chậu khổng lô bằng kim loại, đường 
kính mỗi chậu đều khoảng chừng ba mét, lửa cháy rừng rực bên trong, chiếu sáng cả không gian 
tầng thứ sáu này. 


Trác Mộc Cường Ba bước tới dưới chân mấy lực sĩ, trông gã còn chưa cao bằng chiếc giàu của 
họ nữa, chăm chú nhìn chiếc chậu tròn khổng lô bên trên, thốt lên với giọng tựa như không dám 
tin là thật: "Là thứ gì mà cháy được lâu thế? " 


Vì đã có ánh lửa, mũ chiếu sáng của bốn người đều không cần thiết nữa, cả bọn cất hết đi, rồi 
quan sát kỹ lại một lượt tầng địa ngục thứ sáu này. Đại sảnh họ đang đứng đây có lẽ là khu vực 
trung tâm của tầng Địa ngục thứ sáu, bởi giữa đại sảnh là một bức tượng khổng lỏ của nữ thần 
Mặt trăng. Vị nữ thần hung dữ này của chốn địa ngục này rõ ràng là đã được mỹ hóa, mặc dù 


Trang 476/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên đầu nàng vẫn có vô số rắn độc đang bò nhung nhúc, nhưng tướng mạo thì không hề xấu xí, 
mà toát lên vẻ đạm nhã dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt hiền hòa hơi hướng xuống dưới, tựa 
như Quan Thế Âm Bỏ Tát, khiến người ở dưới ngước lên có cảm giác như nữ thần đang chăm 
chú nhìn mình. Má rộng mũi cao, đây là vẻ đẹp truyền thống nhất của người Mava. Một bàn tau 
nữ thần cầm bình nước chứa đại hồng thủy, tay kia cảm Song đầu trượng, trên vai trái của nữ 
thần, còn có một con chim đang đậu, nhưng nhìn kỹ lại, thì đó là một bức tượng thần đầu người 
thân chim. Trọn bức tượng nữ thần Mặt trăng có lẽ cao hơn bức mười lăm mét, vì thể hình của 
nàng trông thấp hơn bốn bức tượng lực sĩ ở xung quanh. Đỉnh đầu lực sĩ vẫn còn cách mái vòm 
chừng mười mét, ngọn lửa cháy hừng hực như thế, vậu mà không thấu trên mái vòm có dấu hiệu 
bị hun khói nào. Phần đầu của tượng nữ thần chiếm tới một phần ba cả bức tượng, bởi mái tóc 
do búi rắn độc cuộn thành kia, mỗi con đều vặn vẹo như chuyển động, mỗi con đều lớn như 
mãng xà, dưới ánh sáng của ngọn lửa, toàn bộ đều như đang còn sống vậy. Khi nhìn tượng nữ 
thần, rất tự nhiên sẽ chú ý đến mái vòm phía trên đám tượng rắn khổng lồ, bên trên còn có một 
miệng hố lớn hình vuông, có vẻ như là thông lên tầng trên. 


Ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn bốn bức tượng lực sĩ khổng lỗ và nữ thần Mặt trăng, duy chỉ 
mình lạt ma Á La là kinh hãi trước bức tượng đầu người mình chim trên vai nữ thần Mặt trăng, 
cũng chỉ có thị lực của ông mới nhìn ra được, đầu của bức tượng đầu người mình chim ấy có tới 
hai bộ mặt. Cộng mệnh điểu 1... hỏa thần của người Mava và cộng mệnh điểu giống nhau như 
vậu hay sao? Không, không lầm được, tòa địa cung này trăm phần trăm chính là nơi chúng ta 
muốn tìm rồi. 


Giáo sư Phương Tân nhanh chóng tìm được thông tin trong máy tính, quả nhiên Pieri có miêu 
tả... "Tôi rơi vào đám rắn khổng lồ, lúc ấu sợ suút chết, còn tưởng rằng mình rơi đúng vào ổ trăn 
lớn. Sau đó mới phát hiện, thì ra tất cả đều là tượng đá. Tôi rơi đầu vào một bức tượng nữ thần, 
bốn phía lửa cháy hừng hực, tất cả đều như chốn luyện ngục vậy..." 


Đọc tới đoạn nàu, lạt ma Á La chợt thốt lên: "Hỏng rồi, cao như vậu, chúng ta làm sao lên được 
bây giờ? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tạm thời cũng chưa gấp lắm. Để xem xét nơi này trước rồi bàn 
chuyện đó sau." Tượng nữ thần Mặt trăng ở ngay giữa đại sảnh, bốn lực sĩ đứng dựa vào bốn bức 
tường. Còn ở ngay trước mặt bức tượng nữ thần, là năm mục bái tế hình thang cao chừng ba 
mét, dài rộng đều hơn chục mét, trông rất giống phần nền của một kim tự tháp Mawa nhỏ. Trên 
bốn bục bái tế xung quanh còn có bốn tượng người cao chừng ba bốn mét, trang sức trên đầu rất 
đơn giản, bộ mặt trông như chim cú, tất cả đều hướng mặt về phía bục bái tế ở giữa. Bốn người 
bước lên bục, liền phát hiện ở giữa bục lại có các bậc thang hướng xuống dưới, hình thành nên 
một hình kim tự tháp ngược, sâu tới cả chục mét. Giáo sư Phương Tân xuống đến tận cùng, rồi 
lấu chổi lông làm sạch phần mép của mặt phẳng rộng chừng bốn mét vuông ấy, sau đó phân 
tích: "Nhìn này, phần nền này tách ra với bốn vách, chắc là cơ quan bẫy chốt gì đó, nhớ kỹ, chớ 
có giẫm lên đấy, chúng ta xem tiếp những nơi khác thế nào đã." 


Lạt ma Á La cũng phát hiện ra điều gì đó. Ông lấy cái nhíp kẹp lên một nhúm giống như sợi 
bông: "Đây có lẽ là thực vật gì đấu, bị khô hết cả rồi, chỉ còn lại một ít vật chất dạng sợi." Đường 
Mẫn nói: "Trên bậc thang cũng có này." 


Chẳng mấy chốc đã thăm dò xong cả tòa đại sảnh, ngoài chốt bẫu ở bục bái tế chính giữa tạm 
thời chưa ai dám động tới ra, bốn người đều không có phát hiện gì khác. Lạt ma À La nói không 


Trang 477/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hề sai, lũ dơi biết bay, vì vậu nên chúng có thể bay qua cái lỗ to tướng trên trẫn dẫn lên tâng 
trên kia một cách dễ dàng. Còn bốn người bọn họ thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn, dù có đứng lên 
đỉnh đầu tượng nữ thần, cũng không thể nhảy một cú cao mười mấy mét được. 


Hai phía Đông Tây của sảnh mỗi bên có một cánh cửa lớn, hành lang cũng dài rộng như con 
đường dẫn vào đâu, đại sảnh ở giữa cách hai gian sảnh hai bên chừng trăm bước chân; hai gian 
sảnh hai bên cũng to lớn hùng vĩ như đại sảnh ở giữa, trên khung cửa đá hình vòm khắc đầy hoa 
văn uốn lượn ngoằn nghèo, khiến người ta không sao nén nổi tiếng thốt kinh ngạc song lại cũng 
không thể nào hiểu được ý nghĩa chúng. Trong hành lang cũng có các đĩa đèn nhỏ như ngọn 
đuốc, lửa cháy bập bùng, Trác Mộc Cường Ba muốn xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì đang cháy, 
nhưng suýt nữa thì bỏng cả tay. Hai gian sảnh hai bên này cũng cũng vẫn có tượng lực sĩ ở các 
bên tường, ta bưng chậu lửa lớn, nhưng giữa sảnh thì có một tượng đá cao chừng ba mét, taU 
cầm một loại vũ khí giống câu giáo mà không phải giáo, giống đinh ba nhưng cũng không phải 
đinh ba. Ở phía nam thì hai giang sảnh hai bên Đông Tâu, mỗi bên cũng có một gian sảnh khác, 
bức tượng đặt giữa sảnh của hai gian này đã biến đổi, từ tượng đứng chuuển thành tượng nằm, 
trông giống một phụ nữ, kỳ lạ một điều là, trong lòng họ cũng vẫn ôm thứ vũ khí quái dị kia, 
nhìn chẳng hài hòa chút nào. Tiếp tục hướng về phía Nam, vẫn còn đường hầm tối om như 
mực, vì trong đường hầm không có ánh đèn lửa nữa, nên giáo sư Phương Tân cho rằng không 
gian ấu có lẽ là không lớn lắm, vì tầng này ít nhất đã phải phân ra một nửa không gian chia cho 
bốn con đường tượng trưng cho tử vong ở gian sảnh hình bán nguyệt rồi. Hơn nữa, bên trong 
rất có khả năng có con vật khổng lồ không biết tên kia, tạm thời chớ nên kinh động đến nó, giờ 
tốt nhất là cứ kiếm cho kỹ trong năm gian sảnh này đã, nếu quả thực không phát hiện gì cả đội 
mới tiệp tục tiến vào con đường tối tăm ấu. 


Sau một hồi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ phát hiện ra, ngoài gian đại sảnh ở giữa, hai phần ba phía 
trước mặt sàn của bốn gian sảnh còn lại đều có dấu vết đứt gãy rõ rệt. Giáo sư Phương Tân và 
lạt ma Á La nghiên cứu cẩn thận, cho rằng vết đứt gãy nàu chính là một chiếc van khổng lô, chỉ 
cần khởi động chốt bật, bốn chiếc van này sẽ bị mở ra, nhưng cái chốt đó ở đâu, bốn cánh cửa 
này có tác dụng gì thì không ai rõ hết. 


Theo ú của giáo sư Phương Tân, cái chốt này chắc phải ở trong gian đại sảnh ở giữa, vì người 
Mava cổ đại không thể làm cho cơ quan bẫy chốt quá đỗi rườm rà phức tạp, nơi đóng mở chắc 
cũng là nơi nổi bật. Vì vậu, bốn người lại trở về gian đại sảnh ở giữa. Kết cấu ở đây hơi phức tạp 
một chút, bốn vách tường là bốn chục lực sĩ khổng lỏ đang dựa lưng, năm cái bục bái tế thì trên 
bốn bục có tượng người, phía trước bục bái tế còn có một bức tượng nữ thần Mặt trăng nữa. 
Giáo sư Phương Tân bảo với mọi người, chốt khởi động cơ quan có lẽ ở ngay trên những bức 
tượng này, chỉ có điều là đám tượng này đều hơi to quá, muốn tìm được chốt mở quả thực không 
hể dễ chút nào. Mọi người liền phân công công việc, mỗi người kiểm tra kỹ lưỡng một bức 
tượng. Trác Mộc Cường Ba cậy mình tài cao gan lớn, đã bám vào vạt áo tượng nữ thần Mặt 
trăng, trèo lên cao. 


Gã trèo một mạch lên vai nữ thần, thử lau động pho tượng mặt người thân chim, nhưng hai bức 
tượng đẽo liền khối, làm sao lau động được. Trác Mộc Cường Ba thấy vậy vẫn chưa đủ, lại giẫm 
lên tai nữ thần trèo lên đỉnh đầu nàng, đứng trên vô số hình tượng rắn độc to như con trăn gió, 
đảo mắt quan sát bốn phía. Phát hiện đầu tiên của gã là vị thần Đầu trâu Mặt ngựa trên bích họa 
giờ đã được tạc thành đá, đứng ngay trên đầu nữ thần, thần thái như thể mình ta độc tôn trong 
cõi trời đất nàu vậy. Hai tai pho tượng này hình vuông, trông cũng giống sừng trâu bị cưa đứt, 


Trang 478/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mắt lồi ra như mắt trâu, phần bụng tròn to như thùng nước, đôi chân thì từ bàn chân tới bắp 
chân to đều như nhau, giống như hai cái đôn bằng đá hơn. Bức tượng này chỉ cao bằng người 
thường, lại ẩn giữa đám tượng rắn, lũ rắn uốn lượn xung quanh, khom mình như thể hết sức 
cung kính. 


Trác Mộc Cường Ba ngây người quan sát trong giây lát, lấu làm khó hiểu trước vị thần còn tôn 
quú hơn cả thần cai quản địa ngục này, nền văn minh Mava đó tàn lụi quá sớm, khiến cho ngàu 
nay tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Gã lắc đầu thở dài, sau đó cúi nhìn xuống dưới, chỉ 
thấu mấy người bọn giáo sư Phương Tân đều nhỏ như hạt đậu, vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra những 
bức tượng đá còn lại, cũng không ai để ý thấu gã trèo cao đến vậy; lại quan sát bốn phía quanh 
đấy, lửa nóng cháy phừng phừng, tựa hồ đang trực tiếp nướng gã lên vậy, vị trí này ngang tầm 
ngực bốn lực sĩ, nhìn bốn cái đầu to tướng của họ, gã có cảm giác khoảng cách vô cùng gần, 
tưởng chừng chỉ cần nhắc chân thôi là đã bước qua rồi vậy; ngấng đầu nhìn lên, miệng hố hình 
vuông trên đỉnh trông to lớn khác thường, cái hố nàu cũng phải đến bảy tám mét vuông, từ 
khoảng cách này ngước nhìn, vách bên của hố dường như rất mỏng, ước chừng chưa được một 
centimet. Trác Mộc Cường Ba nheo mắt quan sát, phát hiện chỗ miệng hố có thả xuống một 
đoạn dây leo, lại hơi giống như dây thừng, trong lòng thầm kinh ngạc tự nhủ: "Chẳng lẽ khi 
trước từ trên miệng hố này có thang dây thả xuống? Thời gian lâu quá nên mục rữa hết cả rồi? 
nếu quả là vậu, chúng ta làm sao lên được? " Sau đó gã lại nghĩ: "Không đúng, nếu như có thang 
dâu, bất kể là thứ gì, ít nhất nó có mục rữa thì cũng phải rơi xuống bên dưới, nhưng bọn ta có 
phát hiện gì dưới đó đâu, chẳng qua cũng chỉ tìm được một vài sợi thực vật ở giữa bục bái tế kia, 
mà nếu rơi từ đâu xuống, không thể nào rơi vào trong bục bái tế được, rốt cuộc là thế nào đây? " 


Trác Mộc Cường Ba lại lay lay cái này, động động cái kia trên mái tóc hình rắn của nữ thần Mặt 
trăng, xong cũng không phát hiện được gì. Gã lấy làm thất vọng, lúc này Đường Mẫn bên dưới 
cũng đã nhận ra gã đã biến mất, đang lo lắng lớn tiếng hò gọi. Trác Mộc Cường Ba thở dài một 
tiếng, vỗ tay vào một con rắn đá, chuẩn bị leo xuống. Không ngờ, tay vừa chạn vào con rắn này, 
cảm giác mát lạnh, da rắn thô ráp hơn những con rắn khác rất nhiều, lại còn hơi đàn hồi nữa. 
Trác Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái, lại vỗ mạnh thêm hai phát nữa, con rắn đá kia đột nhiên 
ngoảnh đầu qua, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mặt gã. Hóa ra đây là một con 
rắn thật! 


Trác Mộc Cường Ba làm sao ngờ được, giữa bao nhiêu con rắn đá này, lại có một con trăn thật 
ấn núp. Gã quên cả sợ hãi, cũng quên luôn bỏ chạy, cứ bần thần ngây ra tại chỗ, đầu óc xuất 
hiện hiện tượng tạm thời trống rỗng. Con trăn nàu không hiểu có phải đã mê con rắn đá nào, 
đang biểu lộ tình cảm thì bị Trác Mộc Cường Ba phá mất chuyện tốt, lấy làm tức giận, miệng há 
lớn, chuẩn bị lao bổ về phía gã, nhưng hiểm nỗi thể hình nó quá lớn, nhất thời lửa giận cũng che 
mờ cả đầu óc, cái đầu to tướng lại kẹt giữa hai con rắn đá khác, cách mặt Trác Mộc Cường Ba 
chỉ có mấy centimet, hơi thở tanh lòm phả ra làm gã đung đưa như muốn ngã. Lúc này, Trác 
Mộc Cường Ba mới có phản ứng, gã run cả người, ra sức lùi về phía sau mà quên béng mất 
mình đang ở đâu, kết quả thân dưới lùi một bước, thân trên cũng kẹt cứng giữa các con rắn đá, 
không thể cử động. Con trăn kia ra sức vặn vẹo thân mình, toan rút đầu ra khỏi chỗ kẹt, Trác 
Mộc Cường Ba cũng xoay chuyển thân trên hòng len ra trước, một người một trăn đều đang lau 
lắc phần hông, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài centimet, cứ như là đang nhảy điệu rumba. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng giằng ra được trước. Gã lựa theo khe hở giữa những con 
rắn đá leo xuống phần rìa đầu nữ thần, bám vào một thân con rắn đá trượt xuống tai, rồi từ tai 


Trang 479/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại trượt xuống bờ vai bức tượng, kế đó bám vào vạt áo nhanh nhẹn tụt tiếp xuống dưới, vừa tụt 
vừa kêu lên: "Đừng tìm nữa, tôi ở đây! Mẫn Mẫn, thầy giáo, chạy nhanh lên! Có con trăn! Nó, 
nó, nó xuống đến nơi bây giời " 


Trác Mộc Cường Ba leo một mạch xuống đất, kéo tay giáo sư Phương Tân nói: "Chạy mau, 
chạy mau, nó tới rồi..." 


Giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La đánh mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại ngẩng đầu nhìn 
lên cao, sau đó hỏi: "Cậu...cậu không nhìn lầm đấy chứ? " "Cậu có hoa mắt không? " "Anh, hau 
là anh vẫn chưa khỏi hẳn? " Người hỏi câu cuối cùng, chính là Đường Mẫn. 


Trác Mộc Cường Ba dè dặt ngoảnh đầu lại, tượng nữ thần vẫn đứng đó, khoan thai mà nghiêm 
trang, ánh mắt dường như giễu cợt, nào có trăn có rắn gì nữa. Gã lầm bẩm nói: "Không thể nào, 
anh không thể nhằm được, nó nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ở ngay bên trên đó ấu. 
Trong đám tượng rắn ấy, có một con là thật..." Gã còn chưa dứt lời, Đường Mẫn đá đưa tau sờ 
lên trán. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rõ ràng, bàn tay cô lạnh toát, hơn nữa còn đang run rấy 
khe khẽ. 


Trác Mộc Cường Ba gạt tau Đường Mẫn ra, trách móc: "Mọi người... không tin tôi sao? " 


Giáo sư Phương Tân thở dài: "Cường Ba à, chỉ có điều, cậu lúc này, so với phản ứng lúc trúng 
độc lần đầu tiên, gần như giống hệt đó." 


Trác Mộc Cường Ba vò đầu bức tai, lần đầu tiên trúng độc là như thế nào, gã hoàn toàn không 
còn ấn tượng gì nữa. Đường Mẫn đành an ủi: "Em... em tin anh mà." Nhưng giọng cô cũng hết 
sức miễn cưỡng. Bởi lúc Trác Mộc Cường Ba có phản ứng trúng độc, ba người họ phải tốn rất 
nhiều sức lực mới giữ chặt được gã lại, lúc ấy gã cứ hét ầm hét ï lên, hay tay khua loạn, không 
ngừng gào thét: "Lũ xác ướp kia muốn ăn thịt tôi! Chúng nó muốn ăn thịt tôi! Chúng nó đến rồi, 
chạy mau, chạu mau, đến rồi..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Được rồi, chúng ta cứ chuẩn bị điện cao áp đi, nếu đúng là thật thì 
còn đối phó được." Nghe ông nói vậu, Đường Mẫn liền lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ trông 
như roi điện phòng bọn sàm sỡ của các cô gái, chỉ to hơn bao thuốc lá một chút. Cô liếc nhìn tín 
hiệu trên hộp, đoạn nói: "Chỉ dùng được một lần, hết pin rồi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đủ rồi. Đến giờ chúng ta vẫn chưa có phát hiện gì mới, tôi định thử 
cái kia xem thế nào." Ông chỉ tay vào bục bái tế, đoạn nói tiếp: "Ở đó không có xương cốt hay 
những dấu vết khác, chắc là chốt tổng. Cậu tuổi trẻ lại khỏe mạnh nhất trong bốn người chúng 
ta, hãy thử giẫm lên đó, chúng tôi sẽ buộc dâu an toàn cho cậu, nếu có gì không ổn thì hãy chạu 
lên thật nhanh. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, xung quanh không có vẻ gì là có bẫy rập nguy hiểm 
chết người cả, cùng lắm cũng chỉ là dưới sàn nhà phát ra ám khí công kích thôi, chỉ cần cậu chạu 
ra khỏi bục bái tế được thì sẽ không còn nguụ hiểm nữa." 


Về đầu lâu xương cốt, Trác Mộc Cường Ba đã nghe mấy người giáo sư Phương Tân giải thích, 
đây là kinh nghiệm tích lũy được ở hai tảng dưới, phàm là nơi nào có xương người, quá nữa là 
chỗ ấy có cơ quan chốt bẫu chí mạng, những bộ xương ấy chính là tiêu chí cảnh báo nơi nào 
nguy hiểm. Xung quanh cơ quan có thể đạp lên bên trong bục bái tế kia không có xương cốt gì, 
độ an toàn của nó có thể nâng lên tới năm mươi phần trăm, mặc dù là thế, song bọn giáo sư 
Phương Tân cũng chuẩn bị hết sức chu đáo, trước đó đã dùng ba lô để thử, nhưng chắc là không 


Trang 480/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đủ trọng lượng, nên mới định để Trác Mộc Cường Ba mạo hiểm một lần. 


Sau khi buộc dây an toàn, Đường Mẫn dặn dò gã vài câu, rồi giáo sư Phương Tân hỏi: "Chuẩn bị 
xong chưa? ” 


Trác Mộc Cường Ba đứng ở bậc thang cuối cùng bên trong bục bái tế, gật gật đầu, rồi theo lời 
giáo sư Phương Tân, trước tiên thò một chân ra giẫm thử, không có phản ứng gì; sau đó gã táo 
gan hơn, giẫm cả hai chân lên phiến đã, cũng không phản ứng gì; nhảy tại chỗ mấy lượt, cũng 
không phản ứng; gã dùng sức giẫm chân, vẫn không có phản ứng. Trác Mộc Cường Ba chìa hai 
tau, nhún vai chán nản. Giáo sư Phương Tân cần thận bước xuống, để lại lạt ma Á La và Đường 
Mẫn giữ dây thừng, rồi ôm Trác Mộc Cường Ba cùng nhảy lên trên sàn, song nền nhà vẫn chỉ là 
nền nhà, không hề nhích động chút nào. 


Giáo sư Phương Tân buông Trác Mộc Cường Ba ra, ngồi thụp xuống, gõ bên này rồi nhìn bên 
kia, nghỉ hoặc thốt lên: "Lẽ nào chúng ta đã đoán sai? " Sau đó, cả lạt ma Á La và Đường Mẫn 
cũng xuống, bốn người cùng đứng trên phiến đá ấy, song vẫn không hề cảm giác ra được có cơ 
quan máy móc nào được khởi động cả. 


Lạt ma Á La ngồi xổm bên mép phiến đá, nói: "không, không sai đâu, nhìn vết tích của phiến 
đá này và các mép xung quanh, nó phải chìm xuống mới đúng, chẳng lẽ là trọng lượng của bốn 
người chúng ta vẫn chưa đủ ư? Hay là bị gỉ sét ở đâu đó mất rồi? " 


Giáo sư Phương Tân đứng dậy phủi tay nói: "Thôi bỏ đi, xem ra chúng ta chỉ còn lại đường hầm 
tối tăm kia để đi thôi, hình như là đi về phía Nam gian sảnh phía Đông, phải không nhỉ? " 


"Đợi chút đã, " lạt ma Á La lên tiếng, "cho tôi xem máy tính xách tay được không? " Giáo sư 
Phương Tân liền đưa máy tính cho ông. Lạt ma Á La lại nói: "Phía Nam gian sảnh phía Đông và 
gian sảnh phía Tây, đều có một gian sảnh khác, trong đó có hai bức tượng nằm, có thể mở ra 
xếp chung một chỗ được không? " Giáo sư Phương Tân liền nhanh nhẹn sắp xếp cho hai bức 
tượng cùng hiện lên trên màn hình. Lạt ma Á La nói: "Xem xem có gì khác không! " 


Giáo sư Phương Tân thốt lên: "Không đặt vào một chỗ so sánh thì thật không thể nhìn ra được, 
phương hướng và vị trí ôm vũ khí của hai bức tượng năm này chẳng hài hòa chút nào, sao lại 
như vậy chứ nhỉ? " 


Chú Thích 


Tran 


1.Dịch nghĩa theo từ tiếng Phạn dJtvaj ï vaka, còn gọi mệnh mệnh điểu hay sinh sinh điểu là chim thần trong truyền 
thuyết Phật giáo; trong kinh Phật gọi là tuyết sơn thản điểu, một thân hai đầu, mặt người mình chim. Đời sau khi 
dịch văn tiếng Phạn thường dùng hai chữ `cộng mệnh' (cùng mạng) để dịch nghĩa. Trong nhạc lộc sơn đạo lâm nhị 
tự hành của Đỗ Phủ có viết "Liên hoa giao hưởng cộng mệnh điểu/kim bảng song hồi tam túc ô." Nghĩa là: "Con 
chim cộng mệnh cùng hót đài sen/Ba chân, vỗ cánh hai phen phạ vàng." 


Trang 481/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 27 - Nước Địa Ngục 


Lạt ma Á La gật đầu nói: "Ngay lúc đâu trông thấy hai bức tượng nằm này tôi đã thấu không ổn 
rồi, nhưng không nói ra được chỗ nào bất bình thường, cho tới khi nãu, nghe Cường Ba hò hét 
trượt từ trên tượng nữ thần xuống, tôi mới để ú tới một vấn đề. Mọi người nhìn xem, bức tượng 
trên vai nữ thần ấy, đã chú ý thấy chưa? " 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Là hỏa thần đúng không, hỏa tần Tava, phò tá nữ thần Mặt trăng cai 
quản tầng địa ngục thứ sáu, đầu người mình chim, là cánh tay đắc lực của nữ thần." 


Lạt ma Á La lại nói: "Nếu đã là cánh tay đắc lực, tay trái có rồi, vậy còn tay phải đâu? " 


Giáo sư Phương Tân trầm ngâm: "Ý của đại sư là, thủy thản, không thấy thủy thản có phải 
không? " 


Lạt ma Á La chỉ vào ngọn lửa đang cháy: "Đây là địa ngục của nước và lửa, lửa - chúng ta đều 
trông thấu rồi, vậy thì còn nước đâu? " Nói đoạn, ông ta lại liếc mắt nhìn tượng đá trên màn hình 
máy tính. 


Giáo sư Phương Tân liên hiểu ra: "Bức tượng đá nàu, lẽ nào chính là thủy thân? À, phải rồi, tôi 
nhớ ra rồi, từng khai quật được một bức tượng thủy thần, tượng tạc thành hình một phụ nữ lấu 
tay gạt nước trong hồ." 


Lạt ma Á La nói: "Không chỉ tượng nằm, cả hai bức tượng đàn ông đứng trong hai gian sảnh 
còn lại cũng là thủy thần, những thủy thần có giới tính khác nhau." 


Giáo sư Phương Tân reo lên: "Vậy thì có thể hiểu được rồi, nếu là thủy thần, đáng lẽ trong ta 
họ phải không có vũ khí mới đúng, chính là những thứ vũ khí ấy làm chúng ta hiểu lầm, có người 
cố Ú sắp xếp như vậu! " 


Lạt ma Á La gật đâu: "Nếu mấy món vũ khí này không phải của thủy thản..." Ông ngước lên 
nhìn bốn bức tượng đá trước mặt, vừa hay cũng là bốn bức, chiều cao kích cỡ cũng ngang nhau. 
Giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấu. 


Chỉ thoáng sau đó, giáo sư Phương Tân đã phát hiện trên tay đặt sát người của mấy bức tượng 
trông như vệ sĩ đó có một lễ nhỏ, bị bùn đất bít kín nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra được. 
Cái lỗ nàu tròn vành vạnh. Lạt ma Á La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim 
loại. Ông cả mừng reo lên: "Không sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi." Giáo sư 
Phương Tân liền nói ngay: "Chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đâu cắm vào trong lỗ thử 
xem, nhanh lên.” 


Bốn người liền chia ra hành động, Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La mang về trước tiên, quả 
nhiên chỗ tau cảm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ 
trên tau tượng thần. Trác Mộc Cường Ba định vặn thử, nhưng bị lạt ma Á La ngăn lại: "Đợi chút 
đã, phải vặn cả bến thanh một lúc mới được." 


Giáo sư Phương Tân cũng mang vũ khí kia về, cắm vào một bức tường khác, mãi sau Đường 


Trang 482/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo nửa lê thứ vũ khí dài thượt ấy, trông vô cùng vất vả. Trác Mộc 
Cường Ba vội chạy tới giúp cô một ta. Vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay Đường Mẫn, gã chợt nghe 
lạt ma phía sau kêu lên: "Cẩn thận trên đầu có thứ gì rơi xuống! " Trác Mộc Cường Ba không 
hiểu gì cả, giờ luôn thanh vũ khí đó lên, cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó 
vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến giờ gã mới nhìn rõ, hóa ra lại chính là con trăn trên đầu bức 
tượng nữ thần khi nã, hai tay không tự chủ được mà khẽ run lên. Cũng may lạt ma Á La chỉ nói 
cần thận trên đầu, chứ không nói cẩn thận con trăn, bằng không, lúc này gã đã bị con quái vật 
kia cuốn lấy rồi. Đường Mẫn nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba, rú lên sợ hãi. 


Thì ra, con trăn kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá, vùng vẫy mãi từ nãu giờ mới thoát ra được, 
liền tức khắc trườn theo cánh tay tượng nữ thần bò xuống, bị Trác Mộc Cường Ba gạt văng 
xuống đất, lăn một vòng, rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng 
hằn học nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, không ngừng lè lè cái lưỡi, cần cổ không 
ngừng đung đưa ra trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng xổ tới đớp một phát bất cứ lúc nào. Con 
trăn khổng lồ này dài tới gần tám mét, cả lạt ma Á La lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người 
ra tại chỗ, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật nàu bao giờ. 


Giáo sư Phương Tân cần trọng mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy chiếc đèn pha bên trong ra, lạt 
ma Á La chợt nói khẽ: "Dùng Derter ấy." Giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu, đó là một loạt 
thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi 


Con trăn cũng không lường trước được bên dưới lại có bốn động vật nhỏ đứng thẳng trên hai 
chân như thế, đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn, thầm nhủ: "Rốt cuộc nên ăn con nào trước đây? " 
Song phương đều chưa có sự chuẩn bị, lúc này trong đại sảnh lại vắng lên tiếng rít the thé sắc 
nhọn, bên trái một tiếng, bên phải một tiếng, nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắt gỉ, khiến cả bốn 
người đều đau nhói cả tai, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Con trăn lớn vừa nghe thấu âm thanh 
đó, cũng như gặp phải cường địch, đột nhiên cuộn thân lại, tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, 
ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra những âm thanh thị uy đặc thù. 


Kế đó, cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh "bịch bịch bịch", bốn người vừa nghe âm thanh 
này liền hiểu ra ngay, cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấu con vật khổng lỏ khi nãy di 
động. Hai đường hầm cao lớn ở hai bên, cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại, mà cũng 
không thể nói là quái thú được, đôi mắt tròn đen nhỏ xíu lấp lánh như hai viên trân châu, cái 
miệng nhòn nhọn, trên mũi có mấy sợi râu, đôi tai tròn, thân thể múp míp, tứ chi ngắn ngủn, 
kéo lê sau lưng một cái đuôi vừa to vừa dài, rõ mười mươi là một con chuột, chỉ có điều...con 
chuột này có thể hình so được với... con voil 


Hai con chuột khổng lô chẳng buồn để mắt tới bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, chúng chỉ 
nhìn chòng chọc vào con trăn khổng lồ, xét về mặt thể hình, con trăn khổng lồ kia dường như 
không chiếm được chút ưu thế nào. Nhân lúc bọn quái thú đang gầm ghè giằng co, Trác Mộc 
Cường Ba kéo tay Đường Mẫn cần thận nhích về phía chỗ giáo sư Phương Tân, khe khẽ hỏi lạt 
ma Á La: "Đại sư, cái...cái thứ ấu...đó là hai con chuột à? " 


Lạt ma Á La sửa lại: "Không, không phải hai con, mà là hai "ông" chuột mới đúng." Giáo sư 
Phương Tân điều chỉnh ống kính máy quay hướng về chỗ hai con chuột khổng lỏ, lắm bẩm nói: 
"Thật không thể ngờ, không ngờ còn có thể nhìn thấu những sinh vật lẽ ra đã tuyệt chủng rồi, 
tin tức này mà truyền ra ngoài đảm bảo sẽ làm cả thế giới phải chấn động." 


Trang 483/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Sao hả? Thầy giáo nhận ra bọn này à? Chúng không phải 
là kết quả của đột biến gien ư? ” 


Lạt ma Á La nói: "Làm sao mà đột biến gien thế được. Đây là chuột khổng lỏ châu Mỹ, theo các 
nhà khoa học, bọn chúng đã biến mất trên bề mặt địa cầu này từ bảy mươi triệu năm trước rồi, 
đến nay chỉ phát hiện được hóa thạch thôi. Một con chuột khổng lồ trưởng thành, thể hình hơi 
lớn hơn con tê giác một chút, nhưng hơi nhỏ hơn so với voi châu Phi. Sao hả, các cậu không 
nghiên cứu về các loài động vật từng sinh sống trên đại lục Nam Mỹ này hả? " 


Trác Mộc Cường Ba ngây người ra nói: "Các loài động vật từng sinh sống ở đây, chúng tôi làm 
sao mà nghiên cứu được? ” 


Lạt ma Á La thở dài nói: "Xem ra các cậu đúng là học hành chẳng ra gì. Không nghiên cứu về 
văn hóa khu vực Nam Mỹ, cũng không nghiên cứu về các sự kiện tiền sử, vậy khi gặp phải 
chuyện gì bất ngờ, các cậu chỉ biết hoang mang cuống quớt là phải rồi. " 


Đường Mẫn dựa vào sau lưng Trác Mộc Cường Ba, nói: "Chúng ta, chúng ta đi khỏi đâu đi, em 
Sợ quá. ” 


Trác Mộc Cường Ba an ủi: "Anh cũng sợ lắm, nhưng làm sao mà đi đây? Nhưng anh nghĩ, thầu 
giáo thế nào cũng có cách.” 


Lúc này, ba con thú khổng lồ kia đã lao vào quần nhau. Vì thân hình chuột khổng lỗ châu Mỹ 
quá to lớn, khiến con trăn chỉ quấn được trên mình nó có một vòng, không thể nào dùng sức 
được, mà muốn há miệng nuốt chửng nó, thì thật chẳng khác nào chuyện rắn nuốt voi cả; còn 
bọn chuột khổng lỏ lại có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chỉ thấy hai con chuột ngược lại 
còn dùng chi trước ôm chặt lấy thân trăn, há miệng cắn vào lớp vảy kiên cố của đối thủ, con 
trăn đau đớn cuộn chặt lấu cổ một con chuột, con chuột kia vội nhao tới giúp đồng loại. Chỉ 
thoáng chốc, hai con chuột đã một đầu một đuôi, ấn con trăn khổng lồ xuống đất, khiến nó 
không thể cuộn xoắn lại nữa. Con trăn Anaconda khổng lỏ Nam Mỹ bị kéo thẳng đơ, trông 
chẳng khác gì con cá trạch nằm chờ chết trên thớt cả. Lúc này, trong đường hầm phía Đông 
gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lỏ lao ra. Lạt ma Á La giờ mới nói với 
giáo sư Phương Tân: "Tình hình không ổn rồi, giờ chỗ này như là ổ của chúng thì phải. " 


Giáo sư Phương Tân cũng hiểu rõ, nếu con trăn lớn bị ăn hết, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ làm 
món tráng miệng sau bữa của mấy con quái vật nàu, vội nói nhanh: "Mau lên, cắm cái cuối cùng 
vào. Tôi đếm một, hai, ba, chúng ta cùng lúc dùng sức, chuyển động tau cảm theo chiều kim 
đồng hồ, xoav tới khi nào không thể tiếp tục nữa thì thôi, hiểu chưa hả? " Nói đoạn, ông ngước 
nhìn tượng nữ thần Mặt trăng, rồi tiếp lời: "Sau đó, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng phải lập tức 
trèo lên trên kia." 


Bên dưới bục bái tế, bốn con thú khổng lồ vẫn giằng co kịch liệt, bên trên, bốn người đều đã 
đứng ở vị trí của mình. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí dài bắt đầu từ từ 
xoay chuyển, xoay hết bốn vòng mới dừng lại, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi, ngoài tiếng 
"chít chít" của lũ chuột và tiếng "sì sì" của con trăn khổng lồ, trong sảnh không còn âm thanh 
nào khác. Bốn người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cùng nhào tới bám 
vào tượng nữ thần Mặt trăng, bắt đầu trèo lên cao. Leo được chừng một nửa, giáo sư Phương 
Tân mới sực nhớ ra một vấn để vô cùng nghiêm trọng, liền quay sang hỏi Trác Mộc Cường Ba: 
"Bên trên có còn nữa hay không? ” Vừa nghe hỏi vậu, tim Trác Mộc Cường Ba như trầm xuống 


Trang 484/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một nhịp, gã thần thờ trả lời: "Ai mà biết được chứ! " 


Lúc này, hệ thống đã bắt đầu khởi động, mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên, những lực sĩ cao 
hơn hai chục mét kia há to miệng, tựa hồ như đang gào lên đau đớn, ngọn lửa rực rỡ cháu càng 
mạnh hơn bội phần, nữ thần Mặt trăng... phẫn nộ rồi! Bốn người treo lơ lửng trên cao, bám 
chặt vào vạt áo của bức tượng nữ thần, khó nhọc đợi cho cơn địa chấn cấp độ nhẹ này qua đi. 
Thấy lạt ma Á La cúi đầu nhìn xuống dưới, Trác Mộc Cường Ba liên hỏi: "Đại sư, bên dưới có 
biến đổi gì không? " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không thấu gì! Hình như không có gì cả." Lời ông chưa dứt, mặt đất lại 
bắt đầu rung lên bần bật, dường như có chốt cơ quan ở nơi nào khác cũng bị mở ra. Sau đợt 
chấn động thứ hai, giáo sư Phương Tân nói: "Hết cách rồi, liều một phen vậy, trèo lên đỉnh đầu 
bức tượng này rồi tính tiếp." Đợt chấn động thứ hai này tương đối ngắn, thời gian ngưng lại khá 
dài. Trác Mộc Cường Ba sắp leo lên tới vai nữ thần thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần nàu 
cảm giác yếu hơn một chút, dường như ở một nơi cách tầng này rất xa có một cơ quan nào đấu 
bị mở ra. Lạt ma Á La đột nhiên kêu lên: "Nhìn kìa! Là nước! " Trong miệng của bốn lực sĩ, 
nước phun ào ào, trông như bốn dòng thác lớn sầm sập đổ xuống địa ngục của nước và lửa nàu. 


Nơi lối thông giữa tầng bốn và tầng năm, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Giờ 
quân số của chúng chỉ còn một phần tư so với lúc tiến vào địa cung, cả bọn như chim sợ cành 
cong, bất cứ tiếng động nào cũng đều khiến chúng run bắn cả thân mình. Gonzales túm tóc 
Basaka lắc mạnh: "Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Bảo với chúng nó không được làm loạn lên... 
lại có thằng khốn nào giẫm phải bẫy rồi hả? " 


Một tên lính du kích run rấu nói: "Hình như, hình như không phải bẫy của tầng này." 
Gonzales lơi tau ra, thở phào nhẹ nhõm: "Không phải thì tốt, không phải thì tốt..." 


Tầng năm, Soares đang đứng lại phía trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật nàu nhìn chỉnh thể 
thì hơi giống một cái nghiên mực khổng lồ, dài rộng đều hơn chục mét, ở giữa có vô số hố 
trũng, có cầu vòm, có cả đường thoát nước, xem chừng như là mô hình hệ thống nước ngầm 
của một thành trì phồn vinh. Đợt chấn động vừa rồi cũng làm kinh động đến y, Soares ngẩng 
đầu lên, lắm bẩm: "Ai mở cơ quan tẳng thứ sáu vậu nhỉ, sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là 
lạ. Hắc hắc, từ tầng sáu mà muốn lên tầng năm, chỉ e là hơi hung hiểm. Phải vượt qua chỗ đó..." 
Y lắc mạnh đầu: "Không thể nào, người bình thường không thể nào đi qua đó được." 


Cuối cùng họ cũng leo lên được đỉnh đầu tượng nữ thần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt 
trong đám rắn đá, xác định không còn con trăn nào khác nữa, bốn người mới thở phào nhẹ 
nhõm, tạm thời nghỉ ngơi được giây lát. Lạt ma Á La chăm chú quan sát phần miệng các lực sĩ, 
chỉ thấy nước tuôn xối xả, ông nhìn một lúc, bỗng nhiên thốt lên: "Là hồ nước trên đỉnh, người 
Mava đã nối liền hồ nước khổng lồ trên đỉnh với tầng này." Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Sao 
đại sư biết? " 


Lạt ma Á La chỉ tau xuống nước: "Dưới nước kìa, có cá! " "Hải " Trác Mộc Cường Ba kêu lên, lũ 
cá trong cái hồ ấu không phải thứ tốt lành gì, tình hình lúc này trở nên càng thêm bê bết. Gã cúi 
người xuống nhìn, chỉ thấy mấy con chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào, cả con 
trăn cũng thừa cơ trốn mất, nó vốn là cao thủ bơi lội mà. Lạt ma Á La cũng cúi đầu nhìn xuống, 
nước đang không ngừng nuốt lấy từng bậc thang dẫn lên bục bái tế, lũ cá ăn thịt người không 
ngừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Ông chau mày nói: "Tại sao nước dâng nhanh thế nhỉ? Chỗ 


Trang 485/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phun nước có lẽ không chỉ ở bốn bức tượng lực sĩ nàu, những nơi khác cũng đang phun nước thì 
phải." 

Giáo sư Phương Tân nói: "Còn nhớ vị trí giữa bốn gian sảnh còn lại không, tôi nghĩ chấn động 
vừa rồi chính là do bốn cánh cửa ấy bị mở ra đấy." 


"Chẳng trách." Lạt ma Á La đột nhiên vỗ tau một cái: "Cơ quan khéo léo thật! Thiết kế tinh tế 
thật, tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi! Thì ra là như vậy! " 


Giáo sư Phương Tân hỏi: "Ngài nghĩ ra điều gì vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Ông còn nhớ khi chúng ta từ tầng thứ bảy đi lên, không gian bán nguyệt ở 
tầng này bị một cánh cửa đá bịt chặt lại không, lúc ấu tôi đã ngờ vực, tại sao tầng này lại đóng 
chặt đến thế, giờ thì coi như đã hiểu rồi." 


Giáo sư Phương Tân cũng tỉnh ngộ: "Thì ra tầng này vốn là để tích nước, bằng không thì đã 
không gọi là địa ngục của nước và lửa rồi." 


Lạt ma Á La bổ sung thêm: "Chẳng những như vậy, đây là một kết cấu liên hoàn. Khi nước tích 
tụ đến một mức độ nhất định, áp lực khổng lỏ đè nặng xuống sàn, cơ quan ở giữa hai bục bái tế 
mà sức chúng ta không thể ấn xuống kia sẽ bị nước đè xuống. Nếu tôi đoán không lầm, chốt cơ 
quan phải dùng đến áp lực nước khổng lỗ ấn xuống ấy, chính là dùng để mở cánh cửa dá và 
nâng tấm lưới tấm lưới kim loại có mũi nhọn nặng nề kia lên, chỉ có sức mạnh lớn như thế mới 
có khả năng đưa cửa đá và tấm lưới kim loại ấu trở về vị trí ban đầu mà thôi." 

Giáo sư Phương Tân gật gật đâu: "Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, quả thực là rất khéo léo tinh diệu, họ 
đã lợi dụng sức mạnh của tự nhiên để hoàn thành công việc con người không thể làm nổi, khiến 
cho cả bộ máy khổng lô này có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La đang thảo luận hết sức hưng 
phấn, nắm chặt bàn tay Đường Mẫn, lo lắng hỏi: "Thế nhưng, làm sao mới lên được trên kia 
đây? Nếu nước dâng cao nữa, chúng ta sẽ bị chết chìm ở đây cả đó.” Lúc này, mực nước đã 
ngập cả bục bái tế, đang dân dần nhấn chìm bốn bức tượng thần nhỏ kia. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đây đúng là một vấn đề. A, có rồi, Mẫn Mẫn, chiếc bè da của chúng 
ta đâu, mở ra, nếu nước dâng cao tới đây, chúng ta có thể sử dụng bè da để nổi lên theo, như 
vậy, có thể lợi dụng sức nâng của nước mà lên thẳng tầng trên luôn rồi. " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không thể được, nước không dâng cao tới vậu đâu." Ông chỉ vào ngọn lửa 
đang cháy, nói: "Phần đáy của bốn chiếc chậu lớn kia có vết nước, chỉ sợ mọi người khó mà 
nhận ra được, nhưng ngọn lửa đó tới giờ vẫn không hề tắt lựi, từ điểm này cũng nên nghĩ ra, 
mực nước sẽ không dâng lên cao quá ngọn lửa. Chỉ cần áp lực nước đủ mức, cửa đá sẽ mở ra, 
nước liền theo đó mà chảy đi, đồng thời cánh cửa nối liền với hồ nước trên đỉnh sẽ đóng lại. 
Cuối cùng, nước ở tầng này sẽ chảy đi bằng hết, chỉ còn lại một ít đọng ở giữa bục bái tế, có lẽ 
từng có thủy tảo rong rêu trong ấy nữa, vì vậu chúng ta mới phát hiện ra thực vật dạng sợi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy thì, người Mava cổ đại làm sao lên trên được? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có thể họ dùng thang dâu." Gã chỉ tau vào đoạn dây leo đứt bên mép 
cái hố hình vuông trên đầu. 


Trang 486/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La nheo mắt quan sát thật kỹ, rồi đáp: "m, Cường Ba đoán không sai đâu, nhưng 
đâu không phải dây thừng thời cổ đại, mà chắc là thang dây từ mấy năm trước. Dây thừng là loại 
dễ mục nát nhất, mặc dù chỉ mấy năm nhưng nửa đoạn dây kia đã hỏng hết cả, phần còn lại e 
đã rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi." 


Cuối cùng, lần này thì cả giáo sư Phương Tân cũng không còn chủ ý gì nữa, ông hỏi: "Vậy phải 
làm sao bây giờ? Đợi nước rút? Chỉ sợ chúng ta không thể cảm cự trong nước lâu như thế, hơn 
nữa, dù nước rút đi cũng không thể lên trên đó được." 


Lạt ma Á La nói: "Vẫn còn một con đường khác, nhưng sợ rằng phải mạo hiểm một chút." Ông 
nhìn xuống dưới, nước đã ngập bốn pho tượng thần nhỏ, đang dâng dần lên tới phần hông của 
tượng nữ thần. 


Đường Mẫn nói: "Lạt ma Á La, đại sư, đại sư muốn nói, dưới nước..." 


Lạt ma À La gật đầu: "Không sai, giờ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở ra rồi, mặc dù 
nước đang dồn vào đây, mức nước không ngừng dâng cao, còn nước trong hồ phía trên lại giảm 
đi đáng kể, áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua từ cửa trượt ngầm dưới lòng đất kia." 


Giáo sư Phương Tân lo lắng nói: "Mạo hiểm quá, chúng ta không hẻ biết bốn cánh cửa trượt kia 
thông đi đâu, nếu hai bên đều bị đóng lại..." 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không, tôi đã nghĩ kỹ rồi, Mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta ở tầng địa 
ngục thứ 7, không chỉ có mê cung phức tạp, hơn nữa còn có rất nhiều cơ quan bẫy rập, đến 
cuối cùng khi ra khỏi mê cung rồi, vẫn còn phán quyết cuối cùng, một cái bẫy gần như khiến 
người ta không thể nào thoát ra nổi. Nhưng còn ở tầng này thì sao? Sau lần đầu tiên chọn đúng 
hướng, thì dọc đường đều hết sức bình an, không hề có cơ quan bẫy rập gì, hoàn toàn không 
phù hợp với cái tên địa ngục của nước và lửa gì cả, còn hiện nay, nước và lửa đều có rồi, địa 
ngục..." Ông lại nhìn xuống dưới 1 lần nữa. 


Giáo sư Phương Tân đã hiểu ra, khẽ kêu lên: "Trời ơi, ý của đại sư là, bâu giờ, Cánh cửa Địa 
ngục mới bắt đầu mở ra, còn chúng ta phải vượt qua dòng nước, mới có thể coi như chính thức 
tiếp nhận vào khảo nghiệm của địa ngục? Đây mới là mục đích thực sự mà người Mava xây dựng 
tầng địa ngục nàu ư? " Lạt ma Á La chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. 


Trang 487/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 8 - Địa Ngục Của Nước Và Lửa 


Khi nước dâng tới tay nữ thần Mặt trăng, bỗng nghe "ùm” một tiếng, bệ đá dưới chân họ xuất 
hiện một cuộn xoáy, kế đó bốn người thấu rung rinh, cả bức tượng nữ thần tựa hồ như đang dịch 
chuyển. Lạt ma Á La thốt lên: "Thì ra còn hai tầng cơ quan nữa, cái đầu tiên khiến tượng nữ 
thần dâng lên, cái thứ hai mới mở cửa đá ra." 


Giáo sư Phương Tân nói với tâm lú của người gặp vận mav: "Tượng nữ thần này liệu có nâng lên 
cao tới lối thoát kia không? " 


Lạt ma Á La lắc đầu đáp: "Không, không thể nào. Phiến đá dưới chân nữ thần là đá nguyên 
phiến, diện tích lớn lắm, nếu diện tích nhỏ hơn thì e còn nâng lên cao thêm nữa. Đừng quên địa 
ngục của nước và lửa này là thiết kế cho những hồn ma, nhưng kẻ tham sân vĩnh viễn không thể 
ra khỏi tầng địa ngục này đâu. Giáo sư, ông là đội trưởng, cần phải quyết đoán ngay, nếu tầng 
cơ quan thứ hai mở ra, tất cả sẽ quá muộn đó." 


Giáo sư Phương Tân liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn. Lần này ánh mắt của tất cả 
những người còn lại đều tập trung vào ông, áp lực ông phải chịu vô cùng lớn. Trác Mộc Cường 
Ba thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là gã không phải nhóm trưởng của nhóm này. Có điều 
gã càng lo lắng cho thầy giáo của mình nhiều hơn. 


Tượng nữ thần dâng lên đến độ cao ngang với chậu lửa, đột nhiên trầm xuống, rồi dừng lại, theo 
đó, tim của cả bốn người cũng đều chùng xuống. Còn mười mét nữa, lối thông đó thoạt nhìn thì 
ngay trước mắt, nhưng sao lại xa xôi đến thế. Giáo sư Phương Tân cuối cùng cũng đưa ra quyết 
định: "Tất cả đội mũ chiếu sáng lên đầu, chuẩn bị lặn xuống nước! Mẫn Mẫn, chúng ta chỉ chuẩn 
bị một bình dưỡng khí thôi đúng không? ” 


Đường Mẫn cắn môi nói: "Vâng, chỉ có một bình năm trăm mililit oxụ lỏng." Giáo sư Phương 
Tân nhìn bình oxy lỏng chỉ bằng bình thuốc diệt côn trùng, trong lòng lấy làm lo lắng: bốn người 
chúng ta, mà chỉ có một bình oxụ nhỏ thế này thôi. 


Trong lúc Đường Mẫn lắp ráp thiệt bị cung cấp oxy, Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đều đã 
đội xong mũ chiếu sáng. Nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, Trác Mộc Cường Ba nói: "Rốt cuộc 
là cái gì cháu vậy nhỉ? Tôi thấy trong bốn cái chậu lớn đó hình như không phải nước đâu." 


Lạt ma Á La nói: "Không phải nước, mà là dầu thô, bên trong đều là dầu thô. Những người 
Mava thông minh đã bịt nơi này bằng tường đá, sau đó dẫn dầu thô dưới lòng đất sâu lên cho 
vào bốn cái chậu lớn này, cứ đổ từng chút từng chút một vào, ngọn lửa trong chậu sẽ không bao 
giờ tắt lụi cả." 


Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên: "Dầu thô? Dầu thô không phải màu đen hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến, vừa ghi hình vừa đáp: "Dầu thô không phải lúc nào cũng 
đen cả đâu, có màu đỏ, màu da cam, màu nâu, màu xanh nữa. Ở đây là dầu thô tốt nhất, 
nguyên chất nhất, loại dầu thô không màu này gần như không cần lọc qua nữa, có thể trực tiếp 
sử dụng luôn như xăng. Su nghĩ của tổ tiên người Mava, quả thực là tuyệt diệu quá." 


Trang 488/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Một bình oxy lỏng, một van giảm áp, một mặt nạ thở, nút nhấn phun khí, vậy là xong một bộ đồ 
cung cấp dưỡng khí dưới nước đơn giản, Đường Mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tân. Thu dọn 
xong hành trang, giáo sư Phương Tân nhìn dòng nước cuồn cuộn dâng lên bên dưới, cảm khái 
thốt: "Đây mới đúng là địa ngục đây! ” 


Bốn người đứng bên mép đầu tượng thần, nước đã lên tới cằm bức tượng, giáo sư Phương Tân 
nói: "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuống nước thôi. Nhất định phải theo sát tôi, ở dưới nước 
không có đường ra cũng không có dưỡng khí, hậu quả thế nào chắc mọi người cũng biết rồi." 
Nói xong, ông liền nhảy luôn xuống nước. 


Lạt ma Á La nhắc nhở: "Cần thận có bẫu! " 


Đường Mẫn đưa ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi nhảy xuống thứ hai. 
Trác Mộc Cường Ba lắm bẩm: "Dưới ấy vừa có trăn khổng lỏ vừa có cá ăn thịt người, còn cần 
bẫy rập gì nữa đây? " 


Lạt ma Á La nói: "Dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người, con trăn khổng lồ kia chỉ còn 
đường bỏ chạy thôi, nhưng giờ dòng nước không ổn định, bọn cá ăn thịt người khó mà tập kết 
thành đàn lớn được, chúng ta vẫn còn cơ may." Nói xong, ông và Trác Mộc Cường Ba cũng 
trước sau nhảy xuống nước. 


Bốn người bơi thành một hàng dọc, mắt nhìn chăm chăm vào ánh sáng của chiếc mũ chiếu sáng 
phía trước, chỉ sợ bị bỏ lại, đến lúc ấu sẽ sặc nước mà chết một cách vô cùng đau khổ. Ánh sáng 
trong nước rất mờ mịt, phạm vi chiếu sáng của mũ bị thu hẹp lại trong khoảng cách dưới năm 
mét. Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa không lỗ dước sàn nhà kia, chuyển bình dưỡng 
khí một vòng, bốn người mới tiếp tục tiến tới. Đi qua cánh của ấy xuống dưới chừng năm mét, 
mới có thể tiến tiếp theo phương ngang, dòng nước đều chảy cả về một hướng, muốn thoát ra 
được, bốn người phải lặn ngược dòng nước ấy. Độ sâu này, lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của 
người Maua, hai mươi mét chiều sâu, chính là cực hạn của con người khi lặn không thiết bị. Áp 
lực nước cực lớn ép chặt lên cơ thể, khiến người ta hô hấp khó khăn, nến không chuẩn bị sẵn 
nút tai để cân bằng lại áp lực, tai người sẽ bị áp lực ở độ sâu nàu làm mất đi cảm giác phương 
hướng và cân bằng. 


Giáo sư Phương Tân ởi trước dẫn đường, bơi ngược dòng được chừng hai chục mét, lại không 
thể không cho mọi người thở thêm một lần. Bỗng nhiên, đường hầm phía trước hiện ra rất 
nhiều vật thể trông như những xúc tu của một con quái vật, mấy người bơi lại gần mới phát 
hiện, thì ra là vô số dâu xích kim loại cuộn thành từng cuộn. Lạt ma Á La vội xua tay ra hiệu 
cảnh báo, bảo những người còn lại tuyệt đối không được lại gần dây xích, làm động những sợi 
xích này rất có khả năng sẽ khởi động bẫy chốt gì đó cũng nên. 


Bơi thêm năm mươi mét nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện đường rẽ, một đường hầm hình 
vuông hướng lên trên, một hình tròn hướng về bên trái. Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua 
cửa hầm hướng lên phía trên, nhưng dòng chảy bên trên áp xuống, mấy lần ông đều bị dòng 
chảy xối trở lại vị trí cũ. Lạt ma Á La quan sát cửa hầm hình tròn giây lát, rồi ra hiệu đường nàu 
có thể thông, bốn người lại hướng vào cửa hầm hình tròn. Trong thời gian đó, họ lại phải đổi hơi 
cho nhau hai lần, nhìn nét mặt ngiêm trọng của giáo sư Phương Tân có thể nhìn ra ngay, lượng 
oxy lỏng đã tiêu hao rất nhiều. Bên trong đường hầm, vách đá có tượng khắc mặt người, ước 
chừng lớn hơn hai hoặc ba lần đầu người thật, cả phía trên cũng có tượng mặt người hướng 


Trang 489/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuống. Trong làn nước đục ngầu tối om chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, có vô số cặp mắt đang 
nhìn, kẻ cười người giận, kẻ sợ hãi người mừng vui... Đường hầm dài dằng dặc, cảm giác tựa 
như bị nhìn chằm chằm ở tất cả các góc độ, cơ hồ buộc người ta phải trải qua hết cái gì gọi là 
thế gian ấm lạnh, nhân sinh bách thái. 


Một con cá ăn thịt người bỗng nhiên bơi ra từ miệng một bức tượng, vút qua trước mặt Đường 
Mẫn. Dưới ánh sáng của chiếc mũ, hàm răng sắc nhọn chìa hẳn ra ngoài ấy ánh lên đầy vêu dị. 
Đường Mẫn thoáng giật mình, tốc độ hơi chậm lại. Trác Mộc Cường Ba trông thấy một lượng 
khí lớn thoát ra khỏi miệng cô, còn giáo sư Phương Tân thì đã đi phía trước mất rồi, gã vội vàng 
bơi lại, ôm lấu Đường Mẫn, dùng miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí. Trác Mộc Cường Ba 
ôm Đường Mẫn, cả hai cuộn chặt lấy nhau trong làn nước, đồng thời gã cũng lấy tay ra hiệu cho 
cô: "Có mỗi con cá nhỏ, việc gì phải sợ chứ." Khóe mắt Đường Mẫn hơi nhướng lên, không ngờ 
đã cười ngay được. Lúc nà, lạt ma Á La bơi qua chỗ họ, ông vỗ nhẹ lên người Trác Mộc Cường 
Ba, ra dấu dọa nạt, ý bảo hai người: "Giờ không phải là lúc quấn lấy nhau như thế, còn không 
chạy đi cho maul ” 


Trác Mộc Cường Ba còn chưa lĩnh hội được ú lạt ma Á La, bỗng thấu Đường Mẫn hít mạnh một 
hơi, suýt chút nữa thì hút hết cả dưỡng khí của gã, gương mặt hai người cách nhau chỉ trong 
gang tấc, chỉ thấu Đường Mẫn có vẻ hết sức hoảng loạn, đôi mắt trợn tròn lên to hết cỡ, gần 
như lồi hẳn ra ngoài, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng gã. Trác Mộc Cường Ba vội ngoảnh đầu 
lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lỏ đang từ xa bơi tới, nhất thời gã cũng không nhìn 
rõ đó là thứ gì, nhưng có thế khẳng định mười mươi đó không phải là con trăn, cũng không phải 
chuột khổng lồ Nam Mỹ, càng không phải bóng của đàn cá ăn thịt người, đó chính là một con cá 
lớn! 


Hai người vội tách ra, đuổi theo giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La ở phía trước. Trác Mộc 
Cường Ba thấy lồng ngực hơi tưng tức, gã biết, đó là tín hiệu dưỡng khí trong cơ thể đã tiêu hao 
hết do nín thở quá lâu, giờ thân thể đang cực kỳ cần được hít thở, gã từ từ chậm lại. Bỗng nhiên 
cảm thấy một xung lực vô cùng lớn. Trác Mộc Cường Ba vội nghiêng người chìm xuống, con cá 
lớn kia vừa hay lướt vù qua đầu gã, Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy da đầu lạnh toát, chỗ tay gã 
chạm phải, vừa mềm lại vừa trơn, con cá lớn này dường như không có xương. Thân thể con cá 
linh hoạt dị thường, vừa lướt qua trên đầu Trác Mộc Cường Ba, cái đuôi liền quẫy mạnh, nửa 
thân trước liền ngoặt trở lại. Nhờ ánh sáng ngọn đèn trên đầu, Trác Mộc Cường Ba trông thấy 
một cái miệng khổng lô rộng tới nửa mét, hai môi trên dưới banh ra trông như hai cái thớt gỗ, 
bên trong đầy răng lởổm chởm. Vừa nhìn thấy cái miệng này, Trác Mộc Cường Ba đã lập tức Ú 
thức được, bọn họ đang gặp phải thứ gì... loài cá nước ngọt lớn nhất, hung hãn nhất thế giới, cá 
trê ăn thịt người! 


Cá trê ăn thịt người có cơ thể dài trên ba mét, là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất, khả 
năng tấn công và mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn không hề thua kém cá mập trắng, cái 
đầu tròn ủng như thủy quái và cái miệng thớt gắn đầu dao nhọn, khiến tên nó được đứng đầu 
trong danh sách các loài cá đáng sợ nhất vùng Nam Mỹ này. Cá ăn thịt người Piranha mà gặp 
phải con quái vật bụng to này cũng phải chạy cho thật xa, vì chỉ cần nó há miệng ra là đã nuốt 
trọn cả đàn Piranha rồi, nhưng loài cá này cũng giống như loài cá nheo có họ gần với nó, thịt ăn 
rất ngon, kết quả có thể đoán ra được, giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang 
bên bờ tuyệt chủng. 


Cái miệng khổng lô nhằm vào Trác Mộc Cường Ba xông tới, ở dưới nước lại không còn bao 


Trang 490/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiêu hơi sức, quả thực Trác Mộc Cường Ba không có sức mà tránh né nữa, đúng lúc ấy, con cá 
trê ăn thịt người lại đột nhiên chuyển hướng, phía bên dưới nó lao ra một bóng người, thì ra 
chính là lạt ma Á La đã tung chân đá văng nó ởi. Lạt ma Á La nhanh chóng úp mặt nạ thở vào 
miệng Trác Mộc Cường Ba, gã hít liên tiếp mấu hơi, cuối cùng cũng hồi phục. Lạt ma Á La đầu 
Trác Mộc Cường Ba một cái, gã đang đưa lại bình dưỡng khí cho ông, thì con cá trê ăn thịt 
người đã bơi vòng trở lại, xem ra không xơi được thịt người nó cũng quyết không chịu bỏ cuộc 
rồi. Lạt ma Á La ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba chạy cho nhanh, rồi bỗng mở bao chống 
nước, lấy roi điện cao áp ra, nhằm thẳng vào đầu con cá trê khổng lồ ấn xuống. 


Trác Mộc Cường Ba đã cách đạt ma Á La gần hai mét, vậy mà vẫn cảm thấy hai chân tê rần, 
thân thể không tự chủ được giật bắn lên một cái. Con cá trê ăn thịt người rung lên bản bật, quẫu 
đuôi một cái, hất lạt ma Á La trở lại, thoát cái đã lủi ra xa. Lạt ma Á La lại càng thảm hơn, nửa 
thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước, Trác Mộc Cường Ba vội để ông hít 
một hơi dưỡng khí. Bỗng nhiên có bọt nước "ọc ọc" nổi lên, một mũi giáo đen ngòm đột nhiên 
từ phía dưới chọc vút lên ngay trước mắt hai người. Với tốc độ như thế, dù trên đất bằng cũng 
khó tránh, huống hồ là ở dưới nước, lạt ma Á La cởi mũ chiếu sáng xuống, ra sức vùng vẫu, 
đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh Đường Mẫn ởi, đồng thời dùng cánh tau đang hồi dần hồi 
phục ra hiệu cảnh báo: "Bên trên mũi giáo có độc, không thể chạm vào." 


Bộ thiết bị thở lại được luân chuyển đến tay giáo sư Phương Tân, ông lắc mạnh bình dưỡng khí, 
báo cho mọi người biết bên trong không còn bao nhiêu nữa, rồi ra hiệu cho cả nhóm tăng tốc 
theo mình. Trong đường hầm ngập nước khi thì ngoặt sang trái lúc lại ngoặt sang phải, họ cũng 
mấy lần sơ ý chạm vào chốt bẫy, có cái thì không phản ứng gì, cũng không biết có chỗ nào 
chuyển động hay đóng lại hay không, có cái thì khiến đá rơi, giáo đâm, mấy lần đều vừa kinh 
vừa hiểm, cũng may hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong về người. Trác Mộc 
Cường Ba có ấn tượng sâu sắc nhất, là một lần không hiểu giáo sư Phương Tân hay Đường Mẫn 
chạm phải chốt bẫy, từ miệng tượng mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng 
lớn chất lỏng màu đen như mực tàu, không rõ là có độc hay không, cũng may cả bọn bơi nhanh, 
bằng không đã bị vây lại trong đó, thì không thể nhìn thấy gì hết. 


Giáo sư Phương Tân vẫn đi trước dẫn đầu, nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể 
nhận ra, bình oxy lỏng nhỏ xíu của họ sắp cạn đến nơi, còn lối ra thì vẫn ở mãi chỗ nào không 
ai hay biết, thậm chí bọn họ vẫn đang quanh quấn ở tầng địa ngục thứ sáu, không đột phá được 
lên trên một chút xíu nào. Đường Mẫn theo sát sau lưng ông, Trác Mộc Cường Ba và đạt ma Á 
La đoạn hậu. Trác Mộc Cường Ba bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó quất qua mặt mình, giống 
như đụng phải đám thủy tảo, gã chưa kịp nghiêng đầu, cái thứ ấy đã lướt qua mặt. Trong một 
thoáng kinh hoảng, Trác Mộc Cường Ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí. Gã vội bịt chặt 
miệng mình lại. Không ngờ vật ấy là một cái đầu lâu tóc tai rũ rượi, xương trắng phớ, trên đầu 
vẫn còn mái tóc bạc phơ, đung đưa qua lại trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị 
khó tả nổi bằng lời. Cái đầu lâu đảo lượn mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào lạt ma Á La. 
Trác Mộc Cường Ba vội vẫu mạnh chiếc mũ phát sáng, ra hiệu cho lạt ma Á La phải cần thận. 


Đang lặn dưới nước, đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậu, đổi lại là ai cũng đều phải 
giật bắn mình lên vì hoảng hốt. Nhưng lạt ma Á La hoàn toàn không hề rung động, ông nhằm 
thẳng vào cái đầu lâu đang lao tới đấm ra một quyên, kế đó tung ra ba cú đá liên hoàn hất văng 
nó sang bên. Cái đầu lâu xoau một vòng, lại hậm hực truụ tới. Lạt ma Á La vươn tay ra chộp lấu 
tóc nó, vừa lắc vừa giật, chỉ hai ba cái đã giật tung cả mái tóc ấy ra. Cuối cùng, ông lại bồi thêm 


Trang 491/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một cú móc cực mạnh, đánh cho cái đầu lâu ấy văng cả xương hàm. Trong miệng đầu lâu đột 
nhiên lao vút ra một con cá Piranha. Lạt ma Á La nhanh tau nhanh mắt, ta trái vươn ra chộp 
một phát, dùng sức bóp mạnh, con cá nhỏ liền bị bóp thành "cá khô”, cái đầu lâu kia cũng chầm 
chậm rơi xuống đáu nước. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ biết trố mắt ra nhìn. Lạt ma Á La lại đưa ra hiệu, hỏi gã đờ ra đấu làm 
gì, còn không mau đi nhanh. Phía trước lại có lối rẽ, giáo sư Phương Tân không thể không 
ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đưa ra đưa ra chủ 
ý được cả. Lúc này, Đường Mẫn chợt cuống cuồng chỉ về phía sau, trong nước xuất hiện vô số 
đốm đen nhỏ, là cá Paranha. Lạt ma Á La vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm những 
con khác theo tới đây, cùng lúc tụ thành một đàn lớn. Không còn thời gian suy nghĩ, chỗ nào 
thông là bơi ngay vào đấy, mọi người chỉ biết bám theo giáo sư Phương Tân chưi luôn vào một 
lối rẽ, không còn kịp suy tính hậu quả thế nào nữa. Không ngờ, phía trước lại có một hàng rào 
kim loại chắn mất lối đi, đang lúc hoang mang không biết xử trí ra sao, lạt ma Á La lay lau, phát 
hiện ra hàng rào này có thể nhích động, ông liền không chút do dự đấy nó ra, bỗng nghe 
"cạch”, một cánh cửa đá đã bít luôn đường ngầm lại, ngăn cách lũ cá sau lưng mọi người. 


Bốn người nở nụ cười hân hoan, nhưng cũng không mừng rỡ được bao lâu. Đường hầm nước 
nàu dường như là hướng lên trên, Trác Mộc Cường Ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền xông lên 
trước nhất, quả nhiên đã nhao lên được mặt nước, gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra trong 
không khí có mùi dầu nồng nặc, ngắng đầu lên quan sát, mới thấy đây là một không gian mái 
vòm bít kín, cả gian phòng chưa được mười mét vuông, không có chỗ nào để leo lên, bốn bức 
vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì đã bị người thứ hai là lạt ma Á La 
nhô lên khỏi mặt nước ấn đầu gã xuống suýt chút nữa thì sặc, vừa lặn xuống dưới Trác Mộc 
Cường Ba đã thấy đỉnh đầu nóng ran, xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn 
phương tám hướng trên mái vòm đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm toàn bộ 
mặt nước phía trên biến thành một biển lửa hừng hực. 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, bày tỏ sự cảm kích với lạt ma Á La, không còn cách nào hơn, 
bốn người đành lặn xuống lần nữa, nhưng trong đoạn đường hầm ngắn cũn này, ngoài phía trên 
kia, dường như không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng 
lên, lúc Trác Mộc Cường Ba lặn sâu xuống đáy vô ý chạm phải nên đá bên dưới, không ngờ 
nóng giãy cả tay! Đến giờ gã mới hiểu ra, cả bốn phía xung quanh đoạn đường hầm bít kín đều 
có lửa thiêu đốt, nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ biến thành món cá trạch hấp ở 
trong này. 


Lạt ma Á La, cũng may là có lạt ma Á La, ông tìm được chốt cơ quan trong một bức tượng mặt 
người. Lúc này, nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ, ba người bọn Trác Mộc Cường Ba 
đều trợn tròn mắt lên nhìn lạt ma Á La, chỉ thấu ông như đang quyết tâm "ta không vào địa ngục 
thì còn ai vào địa ngục”, chọc cả cánh tay vào mặt người đá kia. Tiếng lách cách” vang lên, vách 
đá phía trước liền mở ra, bốn người như được đại xá, vội nhao ra khỏi cỗ quan tài nước bị lửa 
thiêu này, nhưng cơ hội sống sót thì vẫn chưa thấy đâu, bởi đâu cũng là một ngõ cụt! 


Giáo sư Phương Tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho Đường Mẫn, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt 
lại. Đường Mẫn hít mạnh một hơi, nhưng không hít vào được chút oxy nào, bình oxy lỏng đã cạn 
kiệt. Lạt ma Á La gõ dọc theo vách đá, hụ vọng tìm được điểm đột phá. Trác Mộc Cường Ba 
cảm tưởng như trên ngực mình bị đè một khối đá nặng mấy trăm cân, mỗi lúc một khó chịu 
hơn, ngột ngạt đến mức gã chỉ muốn phụt hết chút không khí cuối cùng trong cơ thể ra. 


Trang 492/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trên tảng năm, Soares đang ngồi xổm bên cạnh một chốt bẫy, trầm tư lầm bẩm: "Có thể đến 
được lò thiêu dưới nước cũng là không đơn giản rồi, chuột con, địa ngục dưới nước cũng có thể 
tùu tiện đi bừa đi bãi vậy à, có cần kéo chúng lên không nhỉ? Merkin xem trọng mấy người nàu 
như vậy, nếu để chúng toi mạng ở đây, chắc hắn sẽ tức đến phát điên lên mất. Nhưng nói đi 
cũng phải nói lại, đám người nàu hình như chẳng liên quan gì đến ta cả, không cần thiết phải tự 
tăng thêm cho mình những địch thủ vô vị làm gì, cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn." Cách đầu 
ụ chừng chưa đầy hai mét, một con trăn Anaconda đang cuộn tròn, lưỡi thè ra ngoài, Soares đã 
nhận ra từ trước, vung tay một cái, cũng không biết đã dùng thứ gì, con trăn lập tức hoảng hốt 
lần đi. "Uùònh ưùnh..." Soares nhận ra dưới chân mình đang rung động, lấu làm kinh ngạc, "Kẻ 
nào đã kéo chốt rồi? Không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư? " 


Người đầu tiên không nhịn thở nổi là Đường Mẫn, gương mặt nhỏ nhắn của cô phình lên đỏ 
ửng, thân thể đã tới mức cực hạn chịu đựng. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, Đường Mẫn có thể 
ngừng thở bất cứ lúc nào, nếu vậy sẽ không thể nào vãn hồi được nữa, gã chỉ còn cách dùng ánh 
mắt không ngừng cổ vũ cô, cố gắng lên, cố gắng lên! Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối 
cùng bóp chặt bàn tau Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt ai oán tựa hồ như đang nói lời lụ biệt, tựa 
như muốn nói có thể chết bên nhau đã là một hạnh phúc lớn của đời người rồi. Ánh mắt Trác 
Mộc Cường Ba kiên định mà cố chấp, đem lòng tin của mình truyền cho người yêu dấu... không 
thể chết ở đây được, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhất định có cách ra khỏi đây mà. 


Trong thời khắc gần như không còn bất cứ hụ vọng nào ấu, vách đá trên đầu họ bỗng nhiên lộ 
ra một lỗ hồng, nước trào lên theo lỗ hổng đó, cuốn theo cả bốn người. Đứng lên trong làn 
nước, lần đầu tiên hít lại thứ không khí trong lành mới mẻ, phẳng phất như đã ở dưới địa ngục 
mấy vạn năm, giờ lại được hồi sinh trở về dương thế, Trác Mộc Cường Ba ho rũ rượi sặc sụa. 
Đường Mẫn nằm vật ra bên cạnh, miệng thở dốc, nhất thời chẳng còn sức đứng nổi lên. Giáo sư 
Phương Tân và lạt ma Á La, một người ngồi trong làn nước, một người chống tay vào tường, 
cũng không ngừng thở hổn hển và oe ra nước. Vẫn còn sống, vẫn còn sống, Trác Mộc Cường 
Ba lúc nàu chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng như giáo sư Phương Tân đang hỏi lạt 
ma Á La làm sao tìm thấu chốt mở, lạt ma Á La lắc đầu bảo, không phải ông, chính ông cũng 
không hiểu đây là chuyện gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đỡ Đường Mẫn lên, để cô dựa vào đùi 
mình, Đường Mẫn thì thào hỏi: "Chúng ta đang ở đâu đây? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn vị giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Phương Tân thở hắt ra đáp: 
"Tầng thứ năm, cung điện của Tử thần, vua chốn Âm tụ." 


Trang 493/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương © - Huyết Trì 


Tương truyền người Mava tổng cộng có 13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ, người nào có 
thể thu thập cả bộ mười ba chiếc đầu lâu này sẽ nhìn thấu kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới 
đã xuất hiện tổng cộng ba chiếc đầu lâu pha lê thật, một chiếc ở bảo tàng Anh quốc, một chiếc 
ở Paris, còn một chiếc bị mất trộm ở Mụ, đến giờ vẫn không biết tung tích, ngoài ra còn có vô 
số đồ giả mạo. Tôi nghĩ, chiếc đầu lâu pha lê trước mắt chúng ta đây, chắc là một trong số đó. 


Cung điện của Tử thần 


Bò lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Phương Tân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với Trác 
Mộc Cường Ba "Giờ cậu đã hiểu tại sao ông Pieri phải tốn nhiều tâm tư như vậy chưa, ở dưới 
đường hầm có nhiều bẫy rập thế cơ mà. Nếu ngay cả bẫy đơn giản của ông ấy mà chúng ta cũng 
không thể phá giả được, vậy thì chúng ta cũng không thể phá giả được, vậy thì chúng ta căn bản 
không có cơ hội ra khỏi tòa cung điện ngầm này, ông ấy cũng không cần thiết phải chỉ đường 
cho chúng ta làm gì nữa, cứ ở dưới lòng đất mà chờ chết còn thoải mái hơn bây giờ cả trăm lần." 


Trác Mộc Cường Ba không khỏi dâng lên niềm kính phục đối với vị thám hiểm gia tiền bối. Gã 
đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này bọn họ đang ở trong một thông đạo vừa nhỏ vừa hẹp, giống 
như một đường ống thông gió nhiều hơn, nước đã rút hết. Gã kinh ngạc thốt lên: "Kỳ quái thật, 
mới rồi nước còn lớn thế, sao đã chảy đâu hết mất rồi? " 


Lạt ma Á La đứng ở chỗ bọn họ bị đấu lên nói: "Cậu đến đâu xem thì biết." Trác Mộc Cường Ba 
thò đầu ra nhìn, chỉ thấu nước bên dưới giống như 1 dòng chảy ngầm, đang ào ạt về phía trước, 
liền hỏi: "Sao lại thế? " Hỏi xong mới đột nhiên tỉnh ngộ, "Cửa đá bị mở ra rồi, nước ở tầng dưới 
đang rút đil ” 


Lạt ma Á La nói: "Đúng vậu, nếu chúng ta lên chậm hơn dù chỉ 1 phút thì sẽ bị dòng nước rút đi 
này xối trở xuống tầng thứ 8, hơn nữa còn không có cơ hội trở lên nữa đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba đưa ra 1 nghi vấn nãy h vẫn thắc mắc: "Đại sư, lúc ở dưới nước gặp phải cái 
đầu lâu, sao ông không sợ gì hết vậy? " 


Lạt ma Á la mỉm cười, nói ra 1 câu thiển ngữ: "Trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì." 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Đây cũng là thành quả của việc mật tu hay sao? ” 


Lạt ma Á La không trả lời, không hiểu là vẫn chưa định thản lại hay đã cạn kiệt sức lực, thân 
hình ông hơi lảo đảo 1 cái. 


Trác Mộc Cường Ba không để ú, vẫn chưa hết kinh hoảng: "Đúng là hung hiểm quá, thật không 
ngờ vẫn còn 1 nơi như vậu." 


Đường Mẫn cũng đã đứng lên. Cô mở to đôi mắt nói với Trác Mộc Cường Ba: "So với 2 tầng 
trước thì đỡ hơn nhiều rồi, tòa địa cung này càng xuống dưới thì càng đáng sợ mà.” 


Trác Mộc Cường Ba không tin: "Làm sao thế được? Chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên đến 


Trang 494/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được tầng này đó." Đường Mẫn ấm ức nói: "Tầng nào mà chẳng thập tử nhất sinh, anh chẳng 
qua là kẻ ngốc gặp phúc đó thôi." 

Giáo sư Phương Tân nói: "Thật đó. Chín tầng địa ngục của người Mava, đáng lẽ phải là hình kim 
tự tháp ngược, nhưng theo như chúng tôi nghiên cứu và phân tích, cung điện dưới lòng đất này 
lại là cả 1 tòa kim tự tháp, phần lộ ra bên trên mặt đất chiếm 1 phần 3, cũng chính là kim tự 
tháp lớn chúng ta nhìn thấy ở Bạch thành, dưới lòng đất còn hai phần ba nữa. Tầng dưới nguy 
hiểm hơn tầng trên, rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của những kẻ tìm báu vật, ai mà không 
muốn tìm thấu càng nhiều báu vật hơn chứ, bẫy rập càng nguy hiểm, thì càng dễ khiến người ta 
cảm thấy bên dưới có kho báu lớn hơn, kết quả là những kẻ xuống dưới đó, không còn ai trở lên 
được nữa. Từ những bộ xương khô mà chúng ta trông thấy, tòa địa cung này chắc đã bị người ta 
vơ vét sạch sẽ, sót lại không gì ngoài mấy cãi bẫy này, giờ chỉ là 1 ngôi mộ hại người không hơn 
không kém. Chắc là vậu rồi, đại sư? Đại sư? " 


Lạt ma Á La qượng nở 1 nụ cười, rồi khuuu xuống, bất ngờ ngã lăn ra, hôn mê bất tỉnh. Trác 
Mộc Cường Ba đứng gần đó nhất, vội ôm xốc dậy. Đường Mẫn kéo cánh tay lạt ma Á La, kêu 
"Ôi" 1 tiếng: "Trúng độc rồi! " Vết thương trên cánh ta lạt ma Á La đã biến thành màu đen, 
dịch thể vàng sữa không ngừng rỉ ra ngoài. Có lẽ ông bị thương trong lúc giúp bọn Trác Mộc 
Cường Ba tránh mấy mũi giáo, rồi sau đó còn chọc tau vào vách đá nóng bỏng kéo chốt mở của 
quan, chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Cũng may là chất độc từ ngàn năm trước, rất nhiều thứ đã thoái biến, 
bằng không đây chắc hẳn đã là thứ kịch độc chạm vào lập tức mất mạng ngay rồi. Thế nào hả? 
Có cách gì giúp được đại sư không? " Ông hỏi Đường Mẫn. 


Đường Mẫn nói: "Không biết là chất độc gì, dựa vào phản ứng của vết thương thì rất giống với 
nọc rắn, có lẽ là chất độc lấy trên cơ thể ếch tên độc hoặc rắn độc. Nhưng chúng ta không có 
huyết thanh giải độc, cháu chỉ có thể tiêm cho ông ấy 1 mũi thuốc trung hòa độc tố, rồi dùng 
thêm chút gel trị rắn cắn xem có hiệu quả không, nhưng cũng chẳng thể nào trị tận gốc, sợ rằng 
phải dựa vào bản thân đại sư để giải độc thôi." 

Đường Mẫn sơ cứu cho lạt ma Á La rồi đeo ba lô lên vai. Trác Mộc Cường Ba cõng ông trên 
lưng, tiếp tục tiến lên. Đường hảm nhỏ hẹp này chỉ dài chưa đầy 10 mét, lối ra là 2 lỗ tròn 
đường kính chưa đầu 1 mét., ở giữa ngăn cách bằng 1 trụ đá thẳng đứng bên ngoài cũng giống 
như tầng thứ 6, đèn đuốc sáng rực, những ngọn đuốc trông như chén sừng trâu cắm ở khắp mọi 
nơi. Lối ra cao cách mặt sàn chừng 3 mét. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn xuống trước, sau 
đó đỡ lấu lạt ma Á La, đợi giáo sư Phương Tân cùng xuống tới nơi. Lúc nàu họ mới nhìn rõ, lối 
ra của thông đạo là một cái đầu lâu đá nhân tạo khổng lô, cửa ra chính là hai hốc mắt của nó. 


Tử thần Ah Puch, anh trai của nữ thần Mặt trăng, hóa thân của thần Mặt trời dưới địa ngục, vị 
chúa tế địa ngục trong lòng người Mava, đồng thời cũng là thống lĩnh của 9 vị dạ thần chốn Âm 
tụ, vị thần xuất hiện nhiều thứ 2 chỉ sau thần Kukulkan trong nền văn minh Mava. Hình tượng 
của thần có lúc là 1 ông già còng lưng, có lúc là 1 bà già móm mém, tay chân như vuốt chim 
ưng, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh giống như trong giáo lú của các tôn giáo lớn trên thế 
giới, chính là bộ xương khô. Tay thần cầm cây trượng phán quyết của thần thánh, trên người 
đeo đây chuông, bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần Báo. Đây là những tư liệu Trác Mộc Cường 
Ba biết được qua buổi học "bổ súng" dưới tầng thứ 7, nhưng phải đến tận lúc nàu, khi thực sự 
đứng trước cung điện của Tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Mava đối với Tử 


Trang 495/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân Ah Puch, tất cả những điều đó đều được họ thể hiện qua kiến trúc của mình. 


Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở độ cao dưới 5 mét, còn mái vòm thì ẩn trong 1 vùng tối sâu 
thắm. Khắp gian đại sảnh, ở những nơi mắt thường có thể trông thấu, tất cả tượng điêu khắc, 
tranh vẽ, trang trí, đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọn đuốc trông như chén sừng trâu kia 
đều do 1 bộ xương người nâng trên tay: phù điêu trên tường đều tạc hình đầu lâu khổng lỏ, 
hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên, từng chiếc răng được chạm tỉa rất công phu; trong những bích 
họa màu đen có thể thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi, tả thực có, trừu tượng có, hình 
thái sinh động đến mức như đều có sinh mạng vậy; các lối vào đều được tạo hình là những đầu 
lâu xương sọ miệng há to cho người ta phải chui vào; cột chống đại sảnh là những chiếc xương 
sườn được xếp thành hàng lối, gây cho người ta cảm giác như đang đi lại trong lồng ngực của Ì 
người khổng lỏ; mỡi phiến đá lát sàn rộng chừng 15 mét vuông, bên trên chạm nổi toàn những 
nô lệ chỉ còn là bộ xương bị đánh đập, tra tấn man rợ. 


Giáo sư Phương Tân ghi lại tất cả vào máy tính, bảo rằng đây là cung điện duy nhất trong những 
cung điện ông từng thấu sử dụng xương cốt để trang trí. Bọn họ đi rất lâu, trông thấu rất nhiều 
bức tượng xương cốt lớn nhỏ khác nhau. Tầng này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của 
họ. Pieri đã viết thế trong cuốn số ghi chép: "Không nghi ngờ gì nữa, cung điện Tử thần chính 
là cung điện hùng vĩ, tráng lệ nhất trong cả tòa cung điện này, trước nay tôi chưa bao h dám 
tưởng tượng, dùng xương cốt lại có thể xây dựng nên 1 tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải 
khâm phục...(thiếu). Ở đâu có mấy nơi để lại ấn tượng rất sâu sắc, tôi có thể liệt kê bên 
dưới...(thiếu), khung xương quái dị của loài sinh vật khổng lô (hay là tượng đá? )... hố tuẫn táng... 
bầu trời sao...(Không thể đọc được). Khoảng cách giữa chúng rất xa, tôi nghĩ, lối lên có lẽ là ở 1 
trong những nơi này, hoặc cũng có thể, tầng nàu vẫn còn nơi tôi chưa thăm dò tới. Vì lúc xuống 
tới đây tâm trạng tôi rất kích động, chạy qua rất nhiều căn phòng mới nghĩ tới việc nhớ lại đường 
lên trên, nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa..." 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ trong bụng: "Cái ông Pieri này không lấy chúng ta ra làm trò đùa 
đấy chứ, mỗi lần tới chỗ quan trọng, không phải bỗng nhiên bỏ sót, thì là không nhớ được, đúng 
thật là." 


Giáo sư Phương Tân cho máy tính hiển thị nhưng nơi họ đã đi qua, mà hình liền hiện lên 1 hình 
vẽ 2D, ông chỉ tay nói: "Có trông thấu không, cả bức vách đều là 1 đường thẳng, chúng ta giống 
như đang đi trong 1 gian phòng khổng lồ, không thể nào đo đếm được dài rộng bao nhiêu, 
người Mava đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng mấy chục mét, rộng 
dài độ trăm mét gì đó, mà những thứ Pieri nhắc tới trong cuốn sổ, chúng ta còn chưa thấy cái 
nào cả. Điều làm tôi khâm phục nhất chính là trí tưởng tượng của người Mawa, không ngờ họ có 
thể tạo ra nhiều hình tượng xương cốt tạo hình tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến 
thế." Trác Mộc Cường Ba cõng lạt ma Á La trên lưng, gật gật đảu. Đường Mẫn buông cánh tau 
lạt ma ra, nói: "Hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều vẫn bình thường, tạm thời không có gì đáng 
ngại. 


Họ băng qua thêm 1 gian phòng nữa, cuối cùng cũng phát hiện ra 1 gian phòng đặc biệt. Xung 
quanh gian phòng cũng trang trí không khác gì những phòng khác, chỉ có bức tượng khổng lỏ ở 
giữa gian phòng khiến người ta phải sửng sốt. Trong mắt người hiện đại thì bức tượng nàu 
không lạ chút nào. Đó là 1 bộ xương thuộc về loài khủng long nào đó, đứng thẳng cao tới bốn 
năm mét, chiều dài mười mấy mét. Nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa cung người 
Mava, thật không thể không khiến người ta thấy kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn 


Trang 496/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hóa thạch khủng long, nói: "Đây là...khủng long bạo chúa à? ” Gã đã nhìn thấy 1 lần trong viện 
bảo tàng. 


Giáo sư Phương Tân bước tới gần ngắm kỹ 1 hỏi, rồi nói: "Đúng là hóa thạch, cụ thể là chủng 
loại nào thì không rõ lắm. Nhưng mà kỳ quái thật, người Maya làm sao mà được thứ này dưới 
lòng đất nhỉ? Mọi người nhìn xem, mặc dù chỗ nào cũng có dấu vết bị tổn hại, nhưng về tổng 
thể thì rất hoàn chỉnh. Bọn họ đã tìm đủ mọi cách đào lên đồng thời lắp ghép hoàn chỉnh bộ 
xương hóa thạch nàu, đây..." Ông bỗng hiểu ra, thốt lên: "Đâu nhất định là bộ xương sinh vật kỳ 
quái mà Pieri trông thấu, vì ông ấu không hiểu hóa thạch là gì, vậy nên mới không thể phán 
đoán được là tượng đá hay xương cốt." 


"Đây là khủng long mà, Pieri không đến nỗi cả khủng long cũng không biết chứ." Trác Mộc 
Cường Ba hiểu, các nhà thám hiểm mấy thế kỷ trước đều là những người có học thức uyên bác, 
mà theo gã, những vấn đề thuộc về thường thức như là khủng long, giờ cả học sinh tiểu học 
cũng còn biết nữa là. 


Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại tư liệu rồi nói: "Không có gì là lạ, cậu xem này, mãi đến năm 
1841 từ `khủng long mới được đưa ra, mà lúc ấy thì Pieri đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấu 
nói, nơi tiếp theo cách đâu rất xa, chúng ta vừa đi vừa để ú tìm kiếm cẩn thận, thử coi có thể tìm 
được đường lên trên không.” 


Trác Mộc Cường Ba dịch người lạt ma Á La lên trên một chút cho dễ cõng hơn. Đang chuẩn bị 
đi tiếp, bỗng nghe tiếng "cách cách" vang lên, gã cẩn thận ngoái đầu, nửa căng thẳng nửa hoài 
nghi nhìn chằm chằm vao bộ xương khủng long hóa thạch, bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn, 
sau khi đã xác định hóa thạch ấu không có biểu hiện gì lạ thường, mới bắt đầu đi xung quanh đại 
sảnh tìm kiếm đường thông lên trên. 


Ba người đều mệt mỏi rã rời, gần như là lật tung cả nên nhà lên, kiểm tra hết từng bức tượng 
xương người, từng góc cột, không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên, nhưng bẫy thì 
đụng phải không ít. Một lần Đường Mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân, bức tượng bộ xương 
trước mặt cô đột nhiên mở bung lồng ngực, suýt chút nữa đã kéo cả Đường Mẫn vào trong, làm 
Đường Mẫn sợ hãi kêu rú lên. Sau lần đó, Đường Mẫn cứ bám sát sau lưng Trác Mộc Cường Ba 
mà tìm kiếm, tự nhiên thành lãng phí mất 1 nhân lực. 


Cuối cùng giáo sư Phương Tân cũng lên tiếng: "Xem ra không phải ở đây rồi, đi thôi, đến nơi 
tiếp theo. Nhưng trên đường ởi cũng phải cần thận xem xét, có khi ở ngay bên đường cũng 
không chừng. Nội dung cuốn số của ông Pieri quả thật rất kỳ lạ, bầu trời sao? Mọi người biết 
trong tiếng Anh, bầu trời sao còn có ngĩa nào khác nữa không? " 


Ở 1 nơi khác trên cùng tầng kim tự tháp đó, mười mấy tên du kích đang vây quanh bệ đá màu 
trắng mà lúc nãy Soares đứng cạnh. Bệ đá này cao hơn đầu người, trông giống như 1 cái nắp 
quan tài khổng lồ, bên trong bệ có nhiều bột vụn màu nâu đất, trông rất giống máu khô. Đám 
du kích chỉ biết gãi đầu gãi tai, không ai nói ra được rốt cục thứ này dùng để làm gì. 


Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Gonzales giật thót mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đủi 
nào giẫm phải bẫy rồi, hắn xoay phắt người lại ngoác miệng ra chửi bới: "Không phải đã xếp 
hàng rồi à? Sao còn giẫm phải bẫy nữa vậy? " 


Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói: "Không phải bẫy, Buck...Buck...hắn bị chuột 


Trang 497/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tha đi rồi! Chuột, chuột, lớn, lớn, lớn lắm! Tôi chưa baogiờ thấy con nào lớn như thế cải " 


Gonzales cho hắnmột bợp tai, giận dữ quát lên: "Chuột thì to thế nào được chứ? Kéo được cả 
người đi hay sao? " Tên lính du kích kia uất ức ôm bộ mặt sưng vù lí nhí biện bạch: "Chuột, đúng 
là chuột mà, chưa baogiờ tôi thấy con chuột nào lớn đến thế. Là chuột, đúng là chuột..." 


Gonzales chửi bới âm ï, rít mạnhmột hơi thuốc cho bớt căng thẳng, nhưng mới bước được hai 
bước, đã nghe tiếng "xì xì", trước mặt bỗng trườn ramột con trăn khổng lồ. Gonzales giật bắn 
mình, rơi cả điếu thuốc xuống đất. Bốn tên thủ hạ sau lưng hắn cùng nổ súng bắn loạn xạ, cuối 
cùng coi như cũng bắn chết được con vật, đồng thời trong góc lại thấp thoáng 1 cái bóng, dường 
như là 1 con trăn khác vừa chui vào trong vùng tối. 


Basaka nhắc nhở: "Sếp, hình như tầng này không chỉ có bẫy rập, mà còn có rất nhiều động vật 
cỡ lớn, trăn khổng lỏ, đó là trăn khổng lỏ đấu. Hơn nữa, còn 1 số đứa đi vào lối rẽ, giờ vẫn chưa 
tìm thấy, quá nửa là đã..." 


Gonzales hằn học giậm mạnh lên điếu thuốc dưới đất, nói: " Con mẹ nó, cái chỗ quủ tha ma bắt 
này, nếu tầng này còn không tìm thấy thứ gì, vậy chúng ta ... chúng ta ... đếch tìm nữa! " Hắn 
đã nhẫn nại hết sức có thể, không thể tiếp tục cứ nhằm hướng có nguy hiểm mà tiến lên nữa. " 
Đằng nào cũng đã tìm được tới đây rồi, lần sau mang theo nhiều người hơn nữa tới đây, tao 
không tin là không phá hết được dốn bẫy này! " Trong đầu Gonzales thầm nhủ. 


" “Trở về là một lựa chọn sáng suốt, chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải, giờ thì đã muộn mất 
rồi". Trong bóng tối vọng lại một âm thanh xa lạ, họng súng của tất cả đám du kích đều hướng 
về phiá có âm thanh cất lên ấu. 


" Kê nào? " Gonzales rít lên, cơ thịt khắp người đều giật giật. 


Soares từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, nửa gương mặt như chim ưng ma quỷ của 
khiến đám du kích giật thót mình, thảm nhủ, chẳng lẽ lại là xác ướp vạn năm đội mồ sống dậy! 
Soares cười cười nói: "Dùng huyết trì để khởi dộng cung điện của Tử thần là một quá trình rất 
dài và phức tạp. Ta cần 3 cái xác sống, 3 cái xác chết, 3 bộ da người, ba túi mật, rất vui vì bọn 
mày có thể cung cấp các thứ ây." 


Mặc dù Gonzales không hiểu ú đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận 
ra được, tên béo vung tay lên quát: " Mặc cha mày là ai, không thằng nào dám cản trước mặt 
bọn tao đâu, chết đil "” Lệnh vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức vang lên, Soares bật cười khùng 
khục lách người biến mất vào trong bóng tối. Gonzales vung tay lên nói: " Mày, mày, lên xem 
Sao. 

Hai têm tròn đội du kích cầm súng, dè dặt tiến lại gần chỗ Soares vừa biến mất sau đó cũng biến 
mật luôn vào bóng tối, đã 10 phụt trôi qua mà không thấy động tĩnh gì cũng không có hồi âm. 
Basaka lớn tiếng gọi: " Này, chúng mày đâu rồi? Scoter, Landark, trả lời đi! " 4 phía xung quanh 
ánh đuốc bập bùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. 


Basaka đích thân dẫn theo 4 tên thuộc hạ, phập phông lo sợ lần tìm về hướng 2 người kia biến 
mất. Gonzales thình lình thấu hết sức rõ ràng, 5 người chìm vào bóng tối. Chợt có tiếng súng 
vang lên. Trong ánh lửa, Gonzales trông thấy 1 bóng đen khổng lồ và bóng người nhỏ bé chồng 
lên nhau. Sau đó tiếng súng im bặt, tiếng người cũng im bặt. Gonzales giương khẩu súng máy 


Trang 498/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên, quét 1 loạt đan vào bóng tối nhưng không có gì hết, hắn run run giọng nói: "Con mẹ nó, 
quái vật” 


"AI " sau lưng Gonzales chợt vang lên tiếng kếu thảm thiết, tên béo vừa xoay người lại, tức khắc 
sợ đờ người ra... 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa tìm kiếm. Không biết bao nhiêu lâu sau, giáo sư 
Phương Tân đột nhiên chỉ tay vào màn hình máy tính: " Chúng ta chuyển hướng rồi. " 


"Gì cơ ạ? ” Trác Mộc Cường ba hỏi. Giáo sư Phương Tân đáp: "Cậu nhìn đi, trước đó chúng ta đi 
theo hướng đông tây, kể từ gian đại sảnh này, h chuyển thành hướng nam bắc rồi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy nghĩa là thế nào? ” 


Giáo sư Phương Tân giải thích: "Tôi nghĩ rằng là tổng cộng được chia làm 4 khu vực lớn, tất cả 
các gian sảnh chúng ta vừa đi qua chắc có lẽ thuộc khu phía nam, gian phòng chứa bộ xương 
khủng long hóa thạch là trung tâm, 2 bên phân bố đối xứng, số lượng và tạo hình các gian sảnh 
đều tương tự như nhau." 


"Cái gì cơl " Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng kêu lên: "Ý của thảy giáo là, chúng ta đi lâu như vâu 
mới chỉ đi được một phần tư của tầng này thôi sao? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Chỉ sợ là thế thôi, tôi nghĩ, muốn tìm đường lên trên phải ít nhất 
chúng ta cũng mất trọn 1 ngày để tìm kiếm hết tất cả các gian sảnh mất." 


Nghe giáo sư Phương Tân nói, Đường Mẫn mệt mỏi nghiêng người dựa vào 


Trác Mộc Cường Ba. Từ mê cung tầng thứ 7 họ đã không ăn tí gì, sau đó lại phải trèo thang, leo 
tượng nữ thần, lặn dưới nước 1 thời gian dài, thể lực quả thực đã tiêu hao gần hết. Giáo sư 
Phương Tân cũng chú ý đến vấn đề này. Ông nói: "Hay là như vậu đi, đối với các gian sảnh dọc 
đường, chúng ta không cần tìm quá tỉ mỉ, chủ yếu cứ nhằm vào mấy nơi Pieri nhắc đến ấu, Tôi 
cho rằng, 4 gian sảnh này chắc hẳn đều là vị trí trung tâm của 4 khu vực. Chúng ta đến gian 
sảnh thứ 2 thì dừng lại nghỉ 1 chút, thể lực tiêu hao nhiều quá rồi, nếu không nghỉ ngơi chỉnh 
đốn lại, cơ thể không chịu nổi đâu." 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn gật đầu đồng ý. 3 người lại tiếp tục hướng về phía Bắc. Máu 
gian sảnh hướng Nam bắc và những gian hướng Đông tây khi nãy khác với nhau khá rõ rêt, tất 
cả các gian sảnh hướng Đông tây đều lấy phù điêu hình đầu lâu tạc trên tường làm chủ đạo, 
trang trí bằng các nét chạm bộ xương nô lệ màu đen; còn các gian sảnh lúc nãu lại lấy tượng đá 
hình đầu lâu lớn làm chủ đạo. Bọn họ nhìn thấy 1 bức tượng đầu lâu cao tới 5 mét, nặng dễ 
chừng cả trăm tấn trong 1 gian sảnh lớn. Người Mava tạc bức tượng này giống ụ như thật, bên 
trong thì đặc ruột, rõ là được làm từ nguyên 1 tảng đá trắng lớn, thật khó mà tưởng tượng được 
người Mava cổ đại làm thế nào để đưa tảng đá nặng như vậy xuống được đến tang nàu. 


Cuối cùng khi họ đi qua 1 cái đầu lâu đá, tới gian sảnh tiếp sau, trước mắt liền xuất hiện 1 cái hố 
tuẫn táng song lịa hoàn toàn khác hẳn với những gì họ đã tưởng tượng trong đầu. 


Hỗ tuẫn táng 


Gian đại sảnh ở giữa gấp hơn ba lần các gian xung quanh, mặt sàn vốn phẳng l trơn tuột, bốn 


Trang 499/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bề đều lõm xuống như đường xe điện ngầm, hình thành nên các đường rãnh dài hình chữ nhật. 
Giáo sư Phương Tân lấy máy dò ra quan trắc sơ bộ một chút. Những đường rãnh này rộng ba 
mét, sâu năm mét, chiều dài không đều, nằm trong khoảng từ một trăm đến một trăm năm 
mươi mét. Trong các hố tuẫn táng cần phải có xương cốt, điều này không hề sai, nhưng hố tuẫn 
táng mà họ trông thấy lại khác với tất cả những chỗ khác, các bộ xương khô bên trong không 
xếp thành hàng thành lối mấy chục bộ hay mấy trăm bộ một, mà là vô số khúc xương chất 
chồng lên nhau, giống như một đống đồ chơi xếp hình gỗ ném lung tung xuống ấy vậy. Trong 
những đống xương ấy, có xương người, có xương thú, hệt như những bức tường xung quanh, 
mỗi khúc xương đều ánh lên một sắc trắng thảm thương, một màu trắng quái dị, rõ là không có 
tạp chất, tựa hồ như mỗi khúc xương trong ấy đều được người ta cạo rửa sạch sẽ hoàn toàn, sau 
đó mới ném xuống hố tuẫn táng vậu. 


Đường Mẫn cúi đầu xuống, không dám nhìn tác phẩm nghệ thuật khủng bố theo trường phái 
siêu thực này. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Giáo sư, những bộ xương trong nàu dường như 
rất không bình thường, theo tôi thì thi cốt bên trong hố tuẫn táng lẽ ra không nên sạch như vậy 
mới đúng chứ.” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Cậu nói không hề sai, hố tuẫn táng ở đâu không phải hố tuẫn 
táng theo nghĩa truyền thống. Hố tuẫn táng theo nghĩa truyền thống, tức là đem người và gia 
súc còn sống cùng lúc giết chết khi hạ táng các quú nhân, rồi chôn xuống các hố các rãnh đã 
đào sẵn trong mộ. Người sau khi chết thi thể mới rữa ra, cộng với một loạt những phản ứng hóa 
học sinh học, xương cốt phải gần như màu bùn đất mới đúng, còn xương cốt ở trong này, quả 
thực là quá trắng. Hơn nữa, đã có trận thế âm binh rồi, tại sao còn phải đào hố tuẫn táng lớn 
thế nàu làm gì nữa nhỉ? " Ông thử giậm chân xuống hố tuẫn táng, dùng sức dận xuống, rồi nói: 
"Các khúc xương lèn chặt lắm, số lượng xương cốt chôn ở đây khẳng định là nhiều khủng khiếp! 


Hj 


Đường Mẫn kéo kéo cánh tay Trác Mộc Cường Ba, mặt ủ mày chau nói: "Chúng ta, chúng ta ăn 
ở đây hay sao? Em, em không nuốt nổi đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư, chúng ta trở lại gian sảnh trước, ăn uống nghỉ ngơi rồi quau 
lại tra tìm những hố tuẫn táng này được không? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý. Ba người liền vòng trở lại ăn uống. Đây cũng là số thức ăn 
cuối cùng còn lại của họ rồi. Đường Mẫn lấy thuốc ra truyền qua đường tĩnh mạch cho lạt ma À 
La. 


Lúc nàu, cơ mặt Gonzales không ngừng co giật, toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh thấm 
đẫm mùi máu tanh bao phủ. Mỡ trên người hắn giờ đây có nhiều thêm mấy chăng nữa cũng 
không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy. Trước mặt hắn, bảy con trăn khổng lỗ Nam Mỹ đang 
nghếch cao đầu, trông tựa như bảy chiếc cột. Dưới ánh đuốc, đầu trăn khổng lồ càng thêm âm 
lạnh ghê rợn. Sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn đã bị sáu con trăn kia siết chặt, lúc nàu đã thở 
ra nhiều hít vào ít, e rằng khó mà sống nổi. Gonzales sống ngần này tuổi rồi mà cũng chưa từng 
trải qua tình cảnh nào hung hiểm tới nhường nàu, hắn giơ khẩu súng máy trong tay lên, song khí 
thế thì đã bị đè bẹp từ lâu, ai mà biết sáu con trăn khác liệu có cùng bổ tới chỗ hắn hay không, 
cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con trăn phây thây là toàn thân Gonzales run lên bần bật. 


"Tầng nàu có rất nhiều trăn khổng lỗ Nam Mụỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào 


Trang 500/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hàng động vật tiến sử, đều là do người Mava cổ đại nuôi thả trong đây để bảo vệ lăng mộ cho vị 
vua tôn quý nhất của họ - vị vua duy nhất tự xưng là Tử thần Ahezt." Hình bóng Soares lại hiện 
ra trong tối tăm như 1 bóng ma. Không cần phải nói, tất cả thủ hạ còn lại của Gonzales đều đã 
gặp phải tình trạng tương tự rồi. Soares nở 1 nụ cười đáng sợ, chỉ vào ngực mình: "Ở tầng nàu, 
lời tao tức là mệnh lệnh." Soares mỉm cười bước về phía Gonzales, 1 con trăn khổng lỗ cỡ bự 
nằm vắt vẻo ngay trước mặt, không ngừng vặn vẹo thân mình mở đường cho Soares, đồng thời 
cũng có thể chắn đạn cho y. Soares đi sau con rắn, gương mặt sứt sẹo nham nhở của y trông 
còn dữ tợn hơn mặt rắn gấp bội, ánh đuốc bập bùng không ngừng, khi mờ khi tỏ, khiến cho 
gương mặt đó tựa hồ như vô số con sâu thịt bò nhung nhúc bên trên. 


Gonzales nhìn Soares, tựa như một tên chuyên làm việc xấu nhìn thấy ma quỷ, hắn không dám 
tin trên đời này lại có chuyện như vậy, lại có người như vậy. "Đừng qua đây! Tao bảo là đừng 
qua đây! " Tên béo khản giọng ra sức hét lớn, hắn ném khẩu súng máy trong tay ra, xé toang 
vạt áo, đặt tau lên nút ấn kích nổ, hóa ra bên trong người hắn quấn đầy thuốc nổ. Soares dừng 
lại, biết rõ uy lực của đống thuốc nổ ấy, 1 khi đã kích hoạt, chỗ đó thừa sức hủy diệt cả tầng 
thứ năm này, cả y cũng không ngờ tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn trăn 
phía trước Soares cẩn trọng vây lấy y, đầu rắn ngóc lên sau lưng, khiến loạt nhìn cứ như thể 
Soares đang ngồi trên 1 chiếc ngai kết bằng lũ trăn khổng lồ Nam Mỹ ấy vậu. 


Gonzales nghiêng đầu, khóe miệng giật giật rất không tự nhiên, toàn thân cứng đờ: "Mày đừng 
có qua đâu! Qua đây là tao sẽ cho nổ chết chung 1 lượt luôn! Mày thả tao đi, tao không cần cái 
gì ở đâu nữa, nhường cho mày hết! Cho mày hết toàn bội ” 


Soares thoải lái ngả người ra sau, dựa lưng vào thân thể cuộn tròn của con trăn, mỉm cười nói: 
"Các thứ ở đây? Ở đây thì có thứ gì? Mày cho tao được cái gì? Đừng, đừng kích động, màu 
không cần phải căng thẳng quá, nguyên liệu tao cần cũng đã đủ rồi, đối với tao mày không còn 
giá trị nữa. Màu muốn ởi thì cứ ổi, lúc nào cũng được..." Giọng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng 
buông một câu: "Chỉ có điều, e rằng mày không thể ra khỏi đây được thôi! " 


Gonzales đã dân dân hồi lại sau 1 lúc kinh hoảng ban đầu, thấy bọn trăn khổng lỏ Nam Mỹ này 
hoàn toàn phục tùng trước đối phương chẳng khác gì mấy con trăn trong rạp xiếc, đồng thời 
cũng nhớ lại vô số bẫu rập nơi đây, hắn chỉ có mình, đích thực là không có năng lực tránh né 
những cơ quan bẫy rập được che giấu hoàn hảo đó. Chỉ nghe Soares nói tiếp: "Ở đâu còn có vô 
số chuột khổng lỏ Nam Mỹ, bọn sinh vật tiền sử ấu, cả tao cũng không có cách nào điều khiển 
được chúng, cứ thử giơ nút bấm ra hươ hươ trước mặt chúng xem có con nào ngồi xuống đàm 
phán với mày hay không." Y vươn người 1 cái, rồi đứng dậy. Gonzales vội lùi lại 2 bước. Soares 
thong thả nói: "Tao phải làm việc, màu không còn việc gì thì cứ đi đi. Ứm, đúng rồi, quên bảo 
với màu 1 việc, thức ăn của lũ chuột ấy là trăn khổng lỗ Anaconda đấy, tự nghĩ xem rốt cuộc 
chúng lớn thế nào đi." 


Gonzales khép lại vạt áo, tau vẫn không dám buông nút bấm ra, lầm bẩm hỏi: "Rốt cuộc mày là 


ai? " 


"Tao hả? " Soares nở nụ cười khinh miệt: "Tao là người khai quật cổ mộ, đã nghiên cứu cái địa 
cung Ah Puch nàu mấy năm rồi. Cơ quan bẫy rập và các sinh vật ở đây tao đều rõ như lòng bàn 
tau. Bây h, chỉ cần kích hoạt huyết trì, mở ra lăng tẩm của quốc vương, là có thể trực tiếp đối 
diện với cánh cửa cấm kị cuối cùng rồi. " 


Trang 501/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Lăng tẩm của quốc vương? " Đây là lần đầu tiên Gonnzales nghe thấy có người nói đến tầng 
này thực sự là cái gì. 


Soares hỏi: "Sao vậy, màu không biết à? Tòa kim tự tháp lớn này, chính là xây nên để an táng vị 
quân chủ cuối cùng của Bạch thành - quốc vương vĩ đại quân chủ cuối cùng của Bạch thành - 
quốc vương vĩ đại bách chiến bách thắng Ah Puch. Ông ấy chọn cái tên trùng với tên Tử thần, 
để biểu thị mình chính là Tử thần. Vì vậy sau khi chết, quốc vương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ 
5, thống lĩnh cả 9 tầng địa ngục. Thế nào, chúng ta trao đổi điều kiện đi, mày giúp tao làm việc, 
tao sẽ dẫn mày ra khỏi đây, 1 mình tao khởi động huyết trì thì tốn thời gian quá." 


Gonzales như kẻ chết đuối vớ được cọc, vội cúi đầu khom lưng nói: "Vâng, vâng, xin ngài cứ ra 
lệnh, tôi nhất định sẽ làm tốt." Hắn biết cách làm thế nào khiến kẻ khác khuất phục, đương 
nhiên cũng biết phải khuất phục trước kẻ mạnh như thế nào. 


Soares gật đầu: "Tốt lắm, mày lột da 3 tên ra trước đã, xùy..." Y chúm miệng huớt gió 1 tiếng, 3 
con trăn khổng lồ lập tức cuộn chặt lại, 3 tên du kích gãy hết xương cốt, nội tạng bị ép phòi qua 
miệng. Soares làm ra vẻ ái ngại: "Âu, thật là, bọn trăn này không biết khống chế sức mạnh gì 
hết, làm gãy hết cả xương rồi, xem ra công đoạn lột da của mày tốn công hơn 1 chút rồi." 


Da mặt Gonzales giật giật, lạnh lùng nói: "Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi đi." 


Số thức ăn cuối cùng cũng bị 3 người dùng hết, h thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào, 
nhưng gánh nặng tâm lý lại tăng thêm 1 bậc. Trác Mộc Cường Ba khích lệ Đường Mẫn khắc 
phục nỗi sợ, rồi 3 người lại quay về về chỗ hố tuẫn tang tìm kiếm cơ quan và đường thông lên 
tầng trên. Đi qua mấy cái hố, giáo sư Phương Tân nói: "Cường Ba à, cậu phát hiện ra gì chưa, 
xương cốt trong đây được phân loại đấy." 


Trác Mộc Cường Ba "ừm" một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra, xương trắng trong hố tuẫn táng 
này, nếu là xương sườn thì đều đạt chung trong 1 hố, xương tay hoặc xương chỉ trước được đặt 
chung 1 hố, xương sọ lại được đạt chung 1 hố khác, không hiểu dụng ý của người Maya là gì 
nữa. 


Sau khi nhảy qua cái hố thứ 10, giáo sư Phương Tân lớn tiếng gọi: "Mau qua đây, Cường Ba! Ở 
đây có cánh cửa.” 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vội chạy theo giáo sư Phương Tân, phát hiện ra cánh cửa 
này kề sát với vách tường đá phía Tây, vì tạo hình rất giống với cột đá xương sườn, nhìn từ xa rất 
khó phân biệt. Chặn trước mặt họ là cái hố tuẫn táng dài chừng trăm mét, bên trong trống huơ 
trống hoác, chỉ sâu chừng bằng chiều cao một người. Ba người nhảy xuống dưới hố, quan sát ở 
khoảng cách gần cho thật kỹ. 


Khe cửa hướng thẳng lên trên, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Hình dạng cánh cửa nàu 
trông như khoang ngực người ta, giữa các xương sườn là hoa văn dọc, rất giống cơ thịt, giữa 
những cơ thịt điểm xuyết bởi các hình tượng xương người. Còn có rất nhiều hình bộ xương nhỏ 
bằng bàn tay đang đau đón lăn lộn trên cửa, bị lửa thiêu, bị sét đánh, bị búa đá đập, vùng vẫu 
hòng thoát thân, nhưng đều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Máy người bọn Tác 
Mộc Cường Ba đứng trước cánh cửa này, lập tức dâng lên cảm giác thật nhỏ bé. Đường Mẫn thở 
dài thốt lên: "Cánh cửa lớn quái " 


Trang 502/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Cửa địa ngục trong truyền thuyết, có lẽ chính là như vậy đâu." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nhưng tìm khắp xung quanh mà cũng chưa thấy chốt mở cửa ở đâu. 
Cậu nhìn những xương sườn này mà xem, là kết cấu nằm ngang, không hiểu có phải là thang 
treo hướng lên trên hay không." 


Đường Mẫn không dám bám lên đó, giáo sư Phương Tân thì tuổi tác đã cao. Trác Mộc Cường 
Ba bèn đặt lạt ma Á La xuống: "tôi đi thử xem có trèo lên được không." 


Giáo sư Phương Tân đưa đèn pha chiếu sáng cho gã, dặn dò: "Cần thận đấu." 


Trác Mộc Cường Ba đeo mũ chiếu sáng lên, giắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ góc 
phía Nam cảnh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lỏ chưa đến nửa mét, ở 
giữa lại có rất nhiều hình đầu lâu xương cốt nhỏ gồ ra, trèo lên không tốn sức chút nào. Chẳng 
mấy chốc, Trác Mộc Cường Ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bên 
dưới nữa. Lúc này gã mới phát hiện ra, cánh cửa này không thẳng mà hình cong, giống như cái 
thùng gỗ, hai đầu nhỏ, ở giữa phình to. Trác Mộc Cường Ba dùng cả tay lẫn chân, nhanh chóng 
bò lên tới đỉnh, tính toán sơ sơ, cánh cổng này cao chừng năm chục mét gì đó, nhưng dường 
như vẫn còn cách tầng trên 1 khoảng không nhỏ chút nào. Gã bắt đầu dịch chuuển theo phương 
ngang ra giữa cánh cửa, vì ở giữa cao hơn 1 chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba đầu lâu xếp 
thành hình chữ "phẩm" ngược, mỗi đầu lâu đều có 3 mặt, một mặt hướng phía trước, 2 mặt 
ngoảnh sang 2 bên trái phải, hốc mắt của các đầu lâu đã bị hủy hoại 1 cách nghiêm trọng, tựa 
như có người cố ú đung dao chọc khoét vào trong đó vậy. Trác Mộc Cường Ba tự hiểu, có lẽ 
trước đây trong các hốc mắt này là ngọc hay đá quú gì đó, giờ thì đã bị bọn trộm mộ lấy đi rồi. 
Để nhìn xem cánh cửa này còn cách tảng trên bao xa, gã bật đèn pha lên, nhưng cảnh tượng 
hiện ra trước mắt, lại 1 lần nữa khiến gã kinh ngạc sững người. 


Trác Mộc Cường Ba không thể ngờ, trần của tầng địa ngục thứ năm này lại không hề trơn nhẫn 
thẳng thớm, mà được người Mava dùng vô số các rường đá, kèo đã gác chồng lên nhau. Nơi này 
trông như tổ kiến hay tổ ong, hoạc có thể nói là giống động Bàn Tơ trong Tây Du Ký cũng 
không quá đáng, các kèo đá rường đá ấy nối liền với nhau, cuối cùng hình thành mạng lưới 
khống lồ. Mà tác dụng của mạng lưới này lại là... bên trên đó chỗ nào cũng thấy trăn Nam Mỹ, 
bọn chúng lười nhác cuốn mình bên trên rường kèo, dường như đang say ngủ, thi thoảng mới 
nhúc nhích thân hình 1 chút, cuộn thêm một vòng. Dưới ánh sáng ngọn đèn pha, mạng lưới 
rường kèo quấn đầy trăn Nam Mỹ trông hệt như con quái vật có vô số cơ thịt có thể nhu động 
nhung nhúc. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ chiếu đèn 1 lần, ngước mắt nhìn lên, trăn nhiều vô kể, tựa hồ không 
thể đếm hết, gã nhân lúc lũ quái vật ấu còn chưa bị đánh thức, vội vàng leo xuống. Giáo sư 
Phương Tân đang thấp thỏm chờ đợi phía dưới, vừa thấy Trác Mộc Cường Ba xuống liền hỏi 
ngay: "Thế nào hả? Có lên được không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu quầy quậy: "Không, không thể lên trên đó. Trèo lên tới đỉnh cánh 


cửa là hết đường, hơn nữa, bên trên còn có rất nhiều trăn Nam Mỹ. 


"“Trăn Nam Mỹ? Bên trên có rất nhiều? ” giáo sư Phương Tân hỏi. Đường Mẫn cũng kêu lên 1 
tiếng khe khẽ. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Bọn chúng đều ở trên rường đá phía trên, hình như họ cố ý xâu 


Trang 503/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như vậy để lũ trăn có chỗ nghỉ ngơi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nói như vậy, tầng nàu mới là sào huyệt của lũ trăn khổng lỏ Nam Mỹ, 
còn ở dưới tầng dưới chẳng qua là bị rơi xuống qua miệng hố kia thôi." Trác Mộc Cường Ba gật 
đầu: "E là như vậy." Giáo sư Phương Tân chợt nhíu mày: "Vậy bọn chuột khổng lồ thì sao? Lúc ở 
tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan, cả tầng đều bị nhấn chìm trong nước, sợ rằng đó cũng 
không phải sào huyệt của chúng đâu.” 


Đương Mẫn bát đầu thấy căng thẳng, lí nhí hỏi: "Vậy...vậu tầng này, không phải còn nhiều 
hơn..." Trong đại sảnh chợt vang lên tiếng động lạ, làm Đường Mẫn sợ quá kêu rú lên. 


Phía xa xa vang lên những âm thanh không ai hiểu nổi. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương 
Tân đồng thanh kêu lên: "Quân du kích! " 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu nhìn ra xa, chỉ thấu 3 tên du kích đầu hoãng mặt chuột, hai tau 
nắm chắc báng súng đang tiến về phía họ, bước đi một bước toàn thân lại run lên 1 chập, liêng 
biêng lảo đảo. 


Trác Mộc Cường Ba phục người xuống: "Chúng đều có súng cả, làm sao đây? " Gã rút súng lục 
ra, bên trong chỉ còn hai viên đạn, sau đó lại liếc mắt nhìn lại ma À La, thầm nhủ: "Giá đại sư 
tỉnh lại được thì tốt rồi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chúng không biết chúng ta đang ở đâu, đó là ưu thế của chúng ta, thịt 
2 tên trước, còn lại 1 tên sẽ dễ đối phó hơn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng, súng nổ 1 tiếng chỉ bắn được 1 tên, chắc chắn sẽ làm kinh 
động đến 2 tên kia." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vì thế, sau khi bắn trúng 1 tên, cậu phải nhanh chóng chuuển hướng, 
bắn chết tên thứ 2. Như cậu quan sát lúc nãu, vị trí của 3 bọn chúng bây h ở chỗ nào rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi 1 thoáng, rồi đáp: " Một tên đang tiến về phía chúng ta." Lời vừa 
mới dứt, trên đầu 3 người đã vang lên tiếng lấu chốt súng, kế đó là 1 tràng tiếng gì không hiểu. 
Giáo sư Phương Tân ngắng đầu nhìn tên lính du kích mặc quân phục đang chĩa súng vào mình, 
hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Sao, sao cậu không nói sớm? ” 


Tên lính du lích kia cũng đã sợ đến hồn phiêu phách tán từ lâu, thấy đối phương có 4 người, lại 
có 1 người đang nằm, 1 người là phụ nữ, liền lập tức quay đầu lại lớn tiếng gọi đồng bọn. Trác 
Mộc Cường Ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhân 1 
thoáng lúc tên du kích quay đầu, gã thuận thế kéo mạnh, lôi cả người hắn xuống hố tuẫn táng. 


Trác Mộc Cường Ba cảm khẩu M4 trong tay hắn lên: "Giờ chúng ta có 2 khẩu súng rồi." 


"Vậu sao? " Giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra, đưa cho Trác Mộc Cường 
Ba xem. Trác Mộc Cường Ba giận dữ quát: "Không có đạn còn cầm súng ra dọa, đúng là thật 
chẳng ra saol " 


Giáo sư Phương Tân cười khổ: "Vừa rồi lúc hắn gạt chốt tôi đã thấu không ổn rồi. Vì nét mặt 
hắn vẫn như đang bị áp lực kinh khủng lắm, người dã quen khi cảm súng, khi có súng trên tay sẽ 
vững vàng hơn 1 chút. Xem ra bọn chúng cũng hoảng sợ không kém gì chúng ta đâu.” 


Trang 504/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu lên nhìn lần nữa, thấy 2 tên du kích còn lại biến mất, rõ ràng là 
chúng đã mai phục ở 1 trong các hố tuẫn táng chứa đầy xương người kia rồi. Trác Mộc Cường 
Ba nói: "Như vậy không phải là cách, chúng ta không thể bị chúng giữ chân lịau chỗ này mãi 
được, hơn nữa ở đây còn có các sinh vật nguụ hiểm, cần phải làm thịt chúng trước, rồi kịp thời 
tìm lối ra. Để tôi đi xử lý chúng cho." 


Giáo sư Phương Tân cũng đòng tình: "Được, vậu chúng tôi sẽ yềm hộ cho cậu." Đường Mẫn nói: 
"Cần thận nhé anh." Trác Mộc Cường Ba ưỡn ngực anh dũng đáp" "Yên tâm ổi, anh sẽ cần 
trọng mà. ` 


Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn gây tiếng động lớn ở hố tuẫn táng. Trác Mộc Cường Ba ở 
phía bên kia trèo lên, khom người bò tới trước. Không có ánh sáng, phần giữa đại sảnh rối tăm 
mờ mịt, chỉ có từng dải từng dải xương trắng chất đầy các hố tuẫn táng trông cực lù nổi bật, 2 
tên du kích nằm trong hố, ngược lại càng dễ để lộ vị trí. Trác Mộc Cường Ba bò rạp người 
xuống đất, nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng, khi đã vào tầm bắn, gã liền rút súng ra ngắm 
chuẩn, chỉ nghe 2 tiếng "cách cách", không ngờ lại kẹt đạn, Trác Mộc Cường Ba giờ mới sực 
nhớ ra, ở tẳng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô, nên đã bị vào nước. Tiếng động kia 
rất nhỏ, song cũng làm 2 tên du kích giật mình, chúng lập tức quay đầu lại, chĩa họng súng vào 
Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba biết đã hư chuyện, nhưng cũng không thể đầu hàng như vậy được, gã định 
lợi dụng khí thế áp đảo 2 tên du kích vốn đã như chim sợ cành cong này, liền giả bộ hết sức 
bình tĩnh, lớn tiếng quát lên: "Không được cử động, tên nào động đậy ta bắn tên ấy! Không được 
cử động! Ngoan ngoãn đứng vên cho taol " Hai tên du kích đối diện với gã cũng lớn tiếng quát 
mắng xí xa xí xô, xem ra ú đồ cũng không khác Trác Mộc Cường Ba là mấy. 


Có điều, cả 2 bên đều giơ súng chĩa vào đối phương song không hề có ý định nổ súng, chỉ 
không ngừng quát nạt, dọa dẫm, uy hiếp phe bên kia. Chỉ 1 thoáng sau, Trác Mộc Cường Ba đã 
nhìn ra vấn đề, gã vứt súng sang 1 bên, vòng tay ra sau thắt lưng: "Hết đạn rồi hả? Sao không 
nói sớm ổi." Gã vòng tay mò mò một lúc, thầm than không ổn: "Hỏng bét! Con dao ổi săn của 
mình đâu rồi? Chẳng lẽ rơi mất lúc ở dưới nước? Hay là bị thầu giáo lấy đi mất lúc mình đang 
hôn mê? Thôi toi, lần này đúng là sơ ý mất Kinh Châu rồi." 


Hai tên du kích thấy thế liền hiêu ngay, nhìn nhau cười cười, gọn gàng chỉn chu tháo súng vứt 
sang 1 bên, sau đó cũng gọn gàng chỉn chu cho tay vào chỗ thắt lưng rút soạt, 2 con dao săn 
sáng loáng đã cầm trên tay rồi. 


Bầu trời sao 


Đối mặt với 2 con dao sáng loáng, Trác Mộc Cường Ba hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hố 
tuẫn táng, bên dưới chất đầy những khúc xương sườn cong cong, thầm đọc đi đọc lại câu thiển 
ngữ của lạt ma Á La, tự nhắc nhở mình: "Trong lòng không có qu, tất không phải sợ gì..." đoạn 
nhìn xoáy vào 2 tên du kích, chảm chậm khom người xuống, bới móc trong hố tuẫn táng, thoắt 
cái trong tau đã có khúc xương sườn dài gần 1 mét của lòai thú khổng lỗ nào đó. Khúc xương 
này hình dáng như thanh đao cong, có góc cạnh, Trác Mộc Cường Ba tay phải cảm khúc xương, 
tau trái chống nạnh, đứng thẳng người, vẽ trên không 1 đường cong hết sức đẹp mắt, rồi dựng 
đứng khúc xương trước ngực mình. 


Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau, tên bên phải vung dao xông lên trước. Trác Mộc Cường Ba 


Trang 5052.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhanh nhẹn sải chân bước lên 1 bước dài, đâm thẳng tới như 1 tuyển thủ kiếm đạo chuyên 
nghiệp, khúc xương sừơn đam 1 cách vô cùng chuẩn xác vào giữa ngực tên du kích. Tên kia tựa 
như không dám tin vào sự thật, cúi đầu nhìn xuống ngực, mặc dù cánh tay hắn đã duỗi thẳng hết 
mức rồi, nhưng con dao vẫn còn cách Trác Mộc Cường Ba tới hơn ba chục phân. 


Trác Mộc Cường Ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng, khúc xương dựng đứng trước ngực. 
Tên du kích kia thấu tình thế không ổn, nhìn lại con dao ngắn trong tay, vội vàng vứt sang Ì 
bên, vừa nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba bắt chước gã cúi xuống moi móc hố tuẫn 
táng. Chẳng mấy chốc, hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn khúc của Trác Mộc Cường 
Ba đang cầm trên tay, ít nhất cũng phải 2 tay mới cầm được. Tên du kích cười gằn mấy tiếng, 
dùng sức kéo mạnh, nhưng khúc xương không lau chuyển, hắn lại kéo tiếp, nó vẫn không động 
đậy, hắn liền cuống lên, vận hết sức lực mắm môi mắm lợi mà lôi. 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhận ra, tên du kích kia mắt cứ nhìn mình chòng chọc, hai tay 
ôm một cái đuôi trăn ra sức mà kéo, lại còn không ngừng cười gẳn lạnh lung với gã nữa, sắc mặt 
trông hết sức quái dị. Trác Mộc Cường Ba liền nhắc nhở: "Âu, nàu này..." Tên du kích hét lớn 1 
tiếng, không ngờ đã kéo cả con trăn ra khỏi đống xương cốt. Con trăn đang ngủ say bừng bừng 
tức giận, cái đuôi cuộn 1 cái, tên du kích còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị dúi xuống, chỉ 
thấy đống xương nhấp nhô cuộn sóng, 1 cái ụ nhỏ lúc trồi lên lúc hụp xuống chạy lan sang phía 
bên kia hố tuẫn táng, rồi 4 bề lại trở nên tĩnh lặng. Trác Mộc Cường Ba vội vàng vứt khúc xương 
đây máu trong tay đi, làm dấu chữ thập trước ngực, rồi quay người trở lại. 


Thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, gã không đợi cho 2 người kịp hỏi, nói luôn: "Xong hết 
rồi, đi thôi. Thầu giáo, Mẫn Mẫn, chúng ta nhanh đi khỏi đây thôi, chỗ nàu nguy hiểm quá, khắp 
nơi đâu cũng thấy trăn Nam Mỹ. Trong hố tuẫn táng cũng có nữa." Đường Mẫn nghe mà mặt 
hoa thất sắc. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Cung điện của Tử thần, thông thường các vị quân vương khi chết đều 
tự xưng là Tử thần, đáng tiếc quá, chúng ta không tìm được cách mở cánh cửa này." Đứng trước 
một cánh cửa khổng lồ như vậy mà không thể tiến vào, giáo sư Phương Tân lấy làm tiếc nuối, 
cứ thở vắn than dài mãi không thôi. Trác Mộc Cường Ba cõng lạt ma Á La lên, 4 người lại tiếp 
tục tiến về phía gian sảnh trung tâm tiếp theo. Bọn họ không hề để ý thấu chỗ thấp nhất của 
cánh cửa khổng lồ kia đang ngả dần sang sắc đỏ, còn những đường hoa văn chạy dọc như bó cơ 
bó thịt thì lien tục hút cái sắc đỏ lòm đó - màu của máu tươi - đưa lên cao. 


Soares bận rộn khác thường, cứ đi đi lại lại trong huyết trì, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại: 
"Lần trước là đặt gan ở vị trí nàu, bên dưới là mật, một cái, hai cái, ba cái; quá tốt rồi, máu chảy 
theo đường này xuống bên dưới rồi. Để nhớ lại xem nào, lần trước đặt thận ở chỗ nào nhỉ? Chỗ 
này à? Không phải, chắc là chỗ để bàng quang mới phải chứ? Để nghĩ lại xem nào? Con mẹ nói 
Tại sao cái thứ này lại phức tạp thế nhỉ? Thằng khỉ kia có nói, nghi thức này không phải của 
người Mava, rốt cuộc là của dân tộc nào nhỉ? Phức tạp lộn xộn thế! " Y ngoảnh đầu lại kiểm tra 
xem Gonzales làm đến đâu, rồi lớn tiếng gọi: "Này, thằng béo! Nhớ cho kỹ, tấm da của người ở 
giữa phải căng ra đấy, nếu không máu chảy qua sẽ lệch đường, đến lúc ấy thì của không mở ra 
đâu! ” 


Gonzales hoài nghỉ hỏi: “Trong cánh cửa này, đúng là lăng mộ của quốc vương thật hay sao? ” 


Soares nói: "Chẳng lẽ mày vẫn còn nghi ngờ? Tao đã tốn bao nhiêu năm nghiên cứu ở đâu rồi. 


Trang 506/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mày nghĩ cho kỹ mà xem, cả địa cung này có tầng nào nhiều cơ quan bẫy rập như vậy không, 
hơn nữa còn bao nhiêu động vật nguy hiểm canh giữ, ngoài lăng mộ ra, còn nơi nào khác cần 
bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không.” 


Cặp mắt ti hí của Gonzales sáng lóe lên, hỏi: "Bên trong ấy, chắc là có nhiều đồ tùy táng lắm 
phải không? ” 


Soares vốn đã định nói: "Thằng béo chết tiệt, màu đến muộn mất mấy năm, bọn tao đã lấy đi 
hết rồi, " nhưng bất chợt trông thấy cái trán nhễ nhại mồ hôi dầu của Gonzales, liền đổi ú: 
"Đúng vậy, bên trong là những thứ vị quốc vương này ưa thích nhất khi còn sống, còn có rất 
nhiều đồ vật được các chủ nô lệ tiến cống, theo tính toán sơ bộ của tao, đồ bên trong ấy phải 
tính bằng tấn ấy, hơn nữa còn không thể đếm hết có bao nhiêu thứ nữa." Y nhìn bộ dạng hơi 
run rấy của Gonzales, thảm nhủ: "Chuyện này thì tao không lừa mày nhé, chỉ có điều h các thứ 
ấu không còn bên trong nữa rồi." Nghĩ đoạn, y lại bảo Gonazales, "Tao nghĩ, 1 mình tao chắc 
chắn không thể lấy hết được chỗ ấy, vào trong đó rồi, chúng ta chỉ lấy những thứ tốt nhất thôi. " 
"Đây, đâu..." Gonzales vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, kích động đến mức không biết nói gì cho 
phải. 


"Theo những gì ghi chép trong số tay của Pieri, gian đại sảnh trung tâm chính là `bầu trời sao' 
rồi, rốt cuộc `bầu trời sao' là gì vậu nhỉ? Tại sao lại là `bầu trời sao' chứ? " Dọc đường đi, không 
biết giáo sư Phương Tân đã suụ nghĩ về vấn đề này bao nhiêu lần. Tính toán dựa theo tốc độ đi 
bộ của họ, ông biết, họ đã càng lúc càng đến gần gian đại sảnh gọi là "bầu trời sao" rồi. Sau khi 
hướng Nam Bắc chuyển thành hướng Đông Tây, bố cục chỉnh thể của các gian sảnh cũng dần 
có thay đổi. Khi đi qua gian sảnh thứ mười, lần đầu tiên giáo sư Phương Tân bắt đầu trông thấy 
trần nhà. Trần các gian sảnh đang thấp dẫn xuống, nhưng ai mà biết được bên trên kia còn có gì 
nữa? Các bức tượng thần khổng lỗ biến mất, tranh trên tường chủ yếu vẽ hình ảnh nô lệ xương 
khô, ý nghĩa thế nào nhất thời chưa thể lú giải được. Nhưng dù sao giáo sư Phương Tân cũng ghi 
toàn bộ hình vào máy tính, trở về rồi sẽ từ từ nghiên cứu hoặc thỉnh giáo bạn bè. Đầu lâu cũng 
có thể trông thấy đồ trang sức nhỏ hình đầu lâu, thậm chí có cái chỉ nhỏ bằng bàn tau, trông rất 
giống các món đồ bày biện treo trong nhà, nhưng lại không thể chạm bừa bãi, bởi bất cứ lúc nào 
cũng có khả năng động tới chết khởi động các loại bẫy nguy hiểm chết người. 


"Đến rồi." Bốn người dừng lại trước cửa. Cánh cửa gian đại sảnh trung tâm này khác hẳn cửa các 
gian sảnh xung quanh và cả những nơi khác nữa. Khung cửa thuôn tròn, trông như đoạn ống 
nước xuyên qua 1 bức tường, khoảng cách giữa 2 mặt tường phải tới mười mấy mét. 4 người 
đứng ở đầu này nhòm sang phía có gian sảnh chính được gọi là "bầu trời sao" ở đầu kia, nhưng 
chỉ thấy 1 vùng tối đen như mực. 


Trác Mộc Cường Ba cảnh giác nói: "Bên trong không có cánh cửa, sao lại như vậu nhỉ? Thế 
nghĩa là thế nào? " 


Giáo sư Phương Tân nhìn vào lòng ống tròn, nói: "Đâu không hắn là hình tròn, có vẻ đoạn 


đường người Mava đục mô phỏng theo hình khúc xương đùi người thì phải. 


Đường Mẫn dựa người vào Trác Mộc Cường Ba lí nhí: "Bên trong hình như rất nguụ hiểm, em 
cảm giác được mà, em sợ, sợ, em sợ lắm." 


Trác Mộc Cường Ba nói với giáo sư Phương Tân: "Chúng ta xem trong cuốn số kia có ghi chép 


Trang 507/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gì không? ” 


Giáo sư Phương Tân bật hình ảnh cuốn số của Pieri lên. Ba người chăm chú đọc lần lượt từng 
trang, cuối cùng cũng tìm thấu đoạn miêu tả tường tận về thứ gọi là "bầu trời sao”: "... thật sự 
quá đẹp, trong tòa địa cung tăm tối âm u tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết này, 
đâu là gian phòng đẹp nhất tôi phát hiện ra. Người Mawa cổ đại đã dùng trí tuệ của mình sáng 
tạo nên hết kỳ tích này tới kỳ tích khác, khiến tôi hoàn toàn chìm đắm say sưa trong ảo giác mê 
lụ tuyệt vời ấu, thậm chí tôi còn trở nên ích kở, không muốn người đến sau cùng chia sẻ cảnh 
tượng tuyệt đẹp nàu, tôi đã lấu...(thiếu). Đúng lúc này, nguy hiểm đột nhiên nảy sinh...(thiếu), 
đúng là ngàn cân treo sợi tóc, đến h hồi tưởng lại, tôi vẫn còn chưa hết sợ..." 


Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, quù vái cái máy tính xách tay, gào lên tức tối: "Tại sao? Tại 
sao lại không có nữa? Tại sao lại không có? Tại sao cứ đến chỗ nào quan trọng là lại như vậu 
chứ?!" 


Giáo sư Phương Tân sợ gã nhất thời tức giận đập vỡ mất chiếc máy tính, vội vàng cầm lên, đồng 
thời an ủi: "Yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được 
cơ mà. Mặc dù cuốn số có chỗ thiếu sót, nhưng cũng không thể trách người ta, ý trời đã thế, 
chúng ta đã có rất nhiều lợi ích từ cuốn số này rồi, không thể đòi hỏi nhiều thêm nữa. Đi vào 
xem sao đi, dù nguy hiểm thế nào chúng ta vẫn phải đi qua đó thôi. " 


Đội mũ chiếu sáng, cảm đèn pha trong tau, 3 người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại 
sảnh "bầu trời sao". Kỳ lạ 1 điều là, trong gian sảnh này hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối 
quái dị lan tỏa trong không khí, dưới chân chỉ là sàn đá bình thường, vách tường trống không. 
Đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra 1 mái vòm rất thấp, không thấy gì thêm nữa. Mái vòm 
gian sảnh này tuyệt đối không có gì đặc sắc. Cảm giác của họ lúc này hệt như vừa bước từ 1 
cung điện chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật sang cái kho đá trống huếch trống hoác, nặng mùi 
tử khí vậu. Đương Mẫn bất mãn thốt lên: "Thế nàu mà gọi là đẹp à? Đây là gian đại sảnh xấu 
nhất em từng thấy thì có, hơn nữa..." Cô chun chun mũi: "Mùi ở đây khó ngửi quá. " 


Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cũng lấy làm khó hiểu, chỗ này trong miêu tả của 
Pieri quả thật khác biệt quá lớn. Mái vòm thấp kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng “cục cục 
cục”, tưa như bên trên đang có vô số người đi đi lại lại vậu. Trác Mộc Cường Ba hỏi giáo sư 
Phương Tân, liệu có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ nước sở tại phái đến hay không. 
Câu trả lời của giáo sư Phương Tân là không thể nào, vì tất cả các âm thanh đều chỉ hạn chế ở 
trong gian sảnh nàu. Ông suy đoán, ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cỗ máy điều khiển, 
tiếng động bên trên, chính là do chuuển động từ đó phát ra. 


Bọn họ đi vòng quanh đai sảnh nhưng không phát hiện ra bất cứ khe hở hở đường hầm nào, chỉ 
tìm thấu giữa đại sảnh có 1 cái trụ đá, cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đâu 
chắc là người xưa sùng bái sinh thực khí mà tạo ra, nhưng Đường Mẫn lại tỏ ý phản đối, vì giữa 
trụ đá này lại có 1 vết khía lõm xuống, dường như là để thứ gì khác nữa, xem ra thứ đó đã bị 
người ta lấu đi mất rồi. 


Tìm kiếm 1 hồi lâu, 3 người vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi, chỉ biết trách trình độ thưởng 
thức nghệ thuật của mình kém quá, người ta là nhà thám hiểm tiền bối đã bảo đó là gian đại 
sảnh đẹp nhất, vậu mà bọn họ lại chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Đúng lúc đó, Đường Mẫn chợt chỉ 
tay lên chỗ tiếp giáp giữa tường và mái vòm kêu lên: "Mọi người nhìn kìa, hình như có ánh sáng, 


Trang 508/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hình như có ánh sáng kìal ” 


Quả nhiên, ở 4 bức tường tiếp giáp ấy, ánh sáng lóe lên chói mắt, tựa hồ như vách đá khảm vô 
số bảo thạch đang phát ra những tia sáng dụ dỗ người ta. Trác Mộc Cường Ba nói: "Quái lạ thật, 
vừa nãy làm gì có ánh sáng nào nhỉ. " 

Giáo sư Phương Tân giơ tay lên: "Gượm đã, để tôi nghĩ xem nào, hình như người Mava cổ đại 
có 1 kỹ thuật, phải, dùng cái gì ấu nhỉ? Đá vân mẫu, đúng rồi! Chính là đá vân mẫu! Người Mava 
chèn đá vân mẫu vào tường trước, sau đó họ sử dụng một loại kỹ xảo phản xạ và chiết xạ, dẫn 
ánh sáng vào trong phòng, khiến các góc tường đều sáng rực rỡ huy hoàng, ngỡ như phép màu 
vậu. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nói như vậy, vừa rồi còn tối mù tối mịt, giờ lại thấy ánh sáng, nguồn 
ánh sáng đó là..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp: "Ánh trăng, họ lợi dụng quỹ đạo vận hành của mặt trăng, khi 
trăng lên tới 1 độ cao nhất định, thông qua sự chiết xạ và phản xạ khéo léo, ánh trăng sẽ đến 
được tầng địa ngục thứ năm này. Trí tuệ của người Mava quả đã vượt xa những gì chúng ta 
tưởng tượng về họ." 


Đường Mẫn nhìn 4 bức tường lấp lóa ánh sáng như trân châu bảo ngọc, không nén nổi buột 
miệng thốt lên: "Đẹp quái " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng không thể coi là đẹp tuyệt trần được, cùng lắm chỉ là châu 
ngọc bình thường mà thôi. " 


Giáo sư Phương Tân nhẫn nại nói: "Đợi chút đi, mặt trăng đang di chuyển, còn có biến hóa 
nữa. ` 


Dải sáng láp lánh trên tường đã dần dần thu lại, trước tiên như chiếc thắt lưng lụa đá quý, rồi thu 
lại tựa như 2 sợi dâu chuyền bằng đá quý ở 2 bên trái phải, dâu chuyền vẫn tiếp tục rút lại, cuối 
cùng tụ thành vật thể phát quang hình cầu nom giống viên ngọc minh châu. Giáo sư Phương 
Tân ra hiệu mọi người lùi lại 2 bước, nói: "Nguồn sáng đang tụ lại, quá trình này quả là đẹp thật! 


H 


Chỉ thấy 2 viên minh châu ở 2 bên càng lúc càng sáng, tựa như viên nội đơn trong miệng rồng 
sắp thoát thai thành hình tới nơi. Cuối cùng, ánh sáng thoát khỏi phạm vi của 2 viên minh châu, 
hình thành nên 2 chùm tia chiếu lên trụ đá ở giữa đại sảnh, dịch chuyển dẫn từ đế trụ lên trên, 
mỗi lúc 1 tỏa rộng và sáng chói lọi hơn. 


Dâng cao đến đỉnh trụ, chum sáng lại chụm vào thành 1 khối trắng dịu nhẹ. Ba người không ai 
bảo ai đều bất giác tắt hết mũ chiếu sáng. Những biến hóa vừa rồi khiến cả ba người đều cảm 
than mãi không thôi. Đừng nói là người Mava cỗ đại, dù là người hiện đại cũng nhất định coi đâu 
là 1 phép màu. Luồng ánh sáng tựa như từ chốn thiên đình chiếu rọi, khiến những người chứng 
kiến đều có cảm giác như bên trong đó hiển hiện 1 vị thiên thần đang hạ xuống chốn nhân 
gian. 


Thấy luồng sáng trắng tụ lại gần rãnh trên trụ đá, hình dạng vết lõm rất giống ảnh chụp CT 
xương sọ người, đột nhiên giáo sư Phương Tân bừng tỉnh ngộ kêu lên: "Cái đầu lâu pha lê kia 
đâu? Trong túi hành lứ của ông Pieri không phải có 1 cái đầu lâu pha lê hay sao? " 


Trang 509/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn vội lục tìm lấy chiếc đầu lâu pha lê trong ba lô ra. Giáo sư Phương Tân như 1 giáo 
đồ thành khẩn, nín thở cung kính đặt nó vào vị trí cũ. Chiếc đầu lâu và vết lõm hoàn toàn trùng 
khít lên nhau. 


Đúng khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên, chùm sáng tựa như sao băng rơi xuống nham thạch, 
hoa lửa bắn tung tóe. Nhưng những đóa hoa lửa ấy lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt dịu nhẹ, nở 
bung trên mặt đất, rồi ngoàn ngoèo, bắn tóe cả lên 3 người, sượt qua thân thể họ như những 
ngôi sao băng xanh ngăn ngắt, đẹp lạ lùng, mà không lưu lại dấu tích gì. Dần dà, tất cả tụ hết 
lên mái vòm. Khi các tia sáng xanh lam sáng rực lên hết cỡ, chiếc đầu lâu pha lê liền phát ra sắc 
lam bảo thạch, óng ánh lung linh. 


Trong khoảnh khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra, những ngôi sao màu lam dịu trải 
khắp mái vòm, không ngừng chuyển dịch, toàn bộ quang cảnh hệt như vũ trụ mênh mang, hư 
ảo vô cùng vô tận. Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Dải sao kia còn đẹp hơn cả các 
vì sao thật, còn mênh mông hơn cả Ngân hà. Nhất thời, không ai thốt ra được nỗi cảm thán 
trong lòng, không ai miêu tả nổi mình đang nhìn thấy thứ gì, tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ, 
nhìn qua của kính thấy 1 bầu trời sao hoàn toàn xa lạ, đẹp tuyệt trần mà tràn trễ cảm giác mê 
ảo, khiến người ta chìm đắm say mê, quên mất mình đang ở chốn nào. Bọn họ đều mê man 
chìm đắm, phẳng phất như đang đợi chờ được trở về vòng tay của thần, bỗng chốc cảm ngộ 
được thân phận quá ư nhỏ bé của con người, kiếp người quá ư ngắn ngủi, mọi điều huyền diệu 
của thế gian này làm sao có thể phân định rõ, nhìn cho xác thực được. 


Toàn bộ quá trình kéo dài chừng mười mấy phút, cuối cùng ánh sáng mờ dần, rồi tan biến. Trác 
Mộc Cường Ba thậm chí còn dạt dào khích động muốn đuổi theo ánh sáng ấu, tựa như 1 đứa trẻ 
bị thần bỏ rơi, trong lòng tràn ngập uất ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây ngẩn, 
quên cả ghi lại kỳ quan khiến người ta rung cảm tới tận đáy lòng. Đợi tới khi ông nhớ ra, thì bầu 
trời sao đã biến mất không còn tăm tích. Ông thấp giọng thì thâm: "Bầu trời sao, bầu trời saol 
Không ngờ lại như vậy... như vậu..." Mỹ lệ, từ nàu không thể dùng để hình dung cảnh tượng họ 
vừa nhìn thấu. Đường Mẫn không nghĩ nổi được gì, chỉ muốn khóc. Vẻ đẹp vượt quá giới hạn 
khiến người ta sau mê nó, dường như chính là thứ loài người vẫn luôn theo đuổi từ thời thái cổ - 
sự tồn tại của thần thánh. Đúng vậy, bầu trời sao xoay chuyển ấy khiến người ta phải tin rằng, 
trong vũ trụ này, thật sự có Chúa Trời tồn tại. 


Trác Mộc Cường Ba si mê nhìn chiếc đầu lâu pha lê, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Thật không thể 
nào tin nổi, đích thực, đây đích thực là gian đại sảnh đẹp nhất." Cả tòa địa cung có vô số gian 
đại sảnh, có thể hùng vĩ, có thể tráng lệ, nhưng ngoài gian đại sảnh lấp lánh phát sáng trong 
bóng đêm này, quả thật là không nơi nào xứng đáng với 2 chữ "mỹ lệ” nữa. 


Giáo sư Phương Tân ngần ngừ, không biết nên cất chiếc đầu lâu pha lê vào ba lô hay để nó lại 
đâu. Tất cả đều quá đỗi hoàn mỹ, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, phải nên để càng nhiều người 
biết đến mới đúng, chẳng trách Pieri không muốn chia sẻ cùng người khác. Ông cầm chiếc đầu 
lâu lên, nói: "Trong các tư liệu chúng tôi đã nghiên cứu, tương truyền người Mava tổng cộng có 
13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ, người nào có thê thu thập cả bộ 13 chiếc đầu lâu này sẽ 
nhìn thấu kỳ tích của thần. Giờ đây trên thế giới đã xuất hiện tổng cộng ba chiếc đầu lâu pha lê 
thật, 1 chiếc ở bảo tang Anh quốc, 1 chiếc ở Paris, còn 1 chiếc bị mất trộm ở Mỹ, đến h vẫn 
không biết tung tích, ngoài ra còn có vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ, chiếc đầu lâu pha lê trước mắt 
chúng ta đây, chắc là 1 trong số đó." 


Trang 510/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Ùm, nhất định là vậu, " Đường Mẫn gật mạnh đầu. "Cảnh tượng vừa rồi, tưởng như không phải 
thứ con người có thể tạo ra được. " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Giờ tôi đã hiểu tai sao lối vào này phải xây thành hình ống rồi, chính 
là để tránh ánh sáng, chỉ có vậu, ánh sáng trong gian đại sảnh này mới được giữ lại hết bên 
trong chứ. ” 


Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấu có gì đó bất ổn, sự mẫn cảm trời sinh khiến gã phát hiện ra 
đang tôn tại mối nguy hiểm. Từ lúc bầu trời sao xuất hiện, tất cả tiếng động trên đầu đều ngưng 
lại, còn lúc này, tiếng động lại lớn hơn bất cứ lúc nào, rầm rập phức tạp, không giống như tiếng 
chuyenr động của máy móc, mà đích thực là tiếng bước chân của loài động vật nào đó. Trác 
Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn lại cánh cửa hình ống dẫn sang đại sảnh khác kia, hỏi: "Tai sao 
Pieri lại cảnh cáo chúng tan quụ hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện? Thầy giáo, thầy nhìn đường ống 
kia xem có giống hang động gì không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Hang động? Đường ống tối om như vậy, nếu nói giống hang động, thì 
chỉ giống hang chuột thôi...hả, chuột! ” 


Ba người lập tức tỉnh ngộ, thứ mùi kỳ quái trong gian đại sảnh nà, tiếng bước chân hỗn tạp trên 
đầu, cửa hình ống, ảo giác khiến người ta thấu bất an, tất cả đều đã có 1 lời giải thích hợp lú. 
Nhưng 1 điều mà họ không biết, đó là bầu trời sao vừa rồi phát ra 1 loại tín hiệu ngàn năm bất 
biến đã in sâu vào kú ức của những động vật khổng lồ ấu, chẳng hạn như là có...ănl 


Ba người vội co giò bỏ chạy, vừa qua khỏi của hình ống, chợt nghe “chí” 1 tiếng, một cái mông 
khổng lô đã bịt kín lối vào gian sảnh, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Giáo sư Phương Tân lặp 
lại: "Nguy hiểm đột ngột xuất hiện, hóa ra là như vậy..." 


Huyết trì 


Soares hài lòng vỗ vỗ tay, nhảy xuống khỏi huyết trì, nói với Gonzales: "Đi thôi, huyết trì khởi 
động rồi, cánh cửa ấu nằm đối diện với gian đại sảnh này, chúng ta đi nhanh thì chỉ mất nửa 
tiếng, mà thời gian để huyết trì khởi động còn lâu hơn thế nữa." 


Gonzales cung kính đáp: "Vâng." 


Soares không khỏi đưa mắt nhìn tên béo thêm lần nữa, "Thằng tên Basaka vừa nãy là trợ thủ 
đắc lực của thằng béo này thì phải, vậu mà lúc lột da hắn, thằng béo cứ như đang lột da một con 
chó hoang vậy, thái độ hung tàn ấu khiến tên béo này càng tỏ ra cung kính thì lại càng nguy 
hiểm, có điều, chỉ cần mình luôn mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám làm bừa đâu. Vẫn còn 
chỗ phải dùng đến tên mập này, tạm thời chưa thể giết hắn được." 


Hai mươi phút sau khi Soares và Gonzales rời khỏi huyết trì, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đến 
đâu. Vừa trông thấy bố cục và kết cấu của đại sảnh, mấy người liền biết ngay chỗ này khác với 
những nơi khác. Trác Mộc Cường Ba đứng trước cửa nói: "Thầy giáo, đây chắc là gian đại sảnh 
trung tâm cuối cùng rồi, chúng ta đã đi qua hết cả bốn gian đại sảnh, đi nữa, thì thành một vòng 
tròn đó.” 


Giáo sư Phương Tân mở bản đồ 2D trong máy tính ra: "Để tôi xem nào, hả? Trời đất! " 


Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: "Sao vậy? ” 


Trang 511/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân thảng thốt nói: "Hai người xem, lộ tuyến mà chúng ta vừa đi, thực ra chỉ là 
bốn đường biên bên rìa tầng thứ năm này thôi, dù đi hết thì cũng chỉ được chừng một phần ba 
cả tầng là cùng." 


Chỉ thấu trên bản đồ 2D máy tính vẽ ra, bốn đường thẳng kéo dài tạo nên một hình vuông, còn 
các gian sảnh họ đi qua đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó mà thôi, cả một khu vực lớn ở 
giữa vẫn còn trống không. Đường Mẫn nói: "Ô, cả một khu vực lớn nàu đều nằm bên trong cánh 
cửa khổng lồ kia." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Có lẽ vậy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tạm thời kệ nó đã, xem trong cuốn số coi gian đại sảnh này có gì 
hung hiểm không." 


Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại rồi nói: Không có gì, ông Pieri bảo, ở đâu có một thứ ông ấy 
hoàn toàn không hiểu là cái gì, không biết có bẫu rập cơ quan gì không, trông giống như một 
tảng phô mai khổng lô bằng đá. Chúng ta thử qua xem là phô mai gì." 


Ba người bước vào gian đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt, là một tảng đá trắng khổng lô. Tảng 
đá trắng hình chữ nhật đó chiếm hết một nửa không gian đại sảnh, phía trước có ba trụ thẳng 
đứng, phía trên chừng ba mét lại vươn ra một thanh ngang, bên trên thanh ngang treo ngược ba 
cỗ thi thể, tư thế chúc đầu xuống đất, chân chống lên trời với những vết thương lồ lộ trên cổ, 
khiến người ta dễ dàng nhận ra mấy người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường Mẫn bật kêu lên khe 
khẽ. Trác Mộc Cường Ba vội bịt mắt cô lại. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng, là kẻ nào đã 
dùng cách thức tàn nhẫn này, rốt cuộc hắn muốn gì? 


Giáo sư Phương Tân cũng quan sát tảng phô mai khổng lồ trước mặt. Nó cao chừng ngang đầu 
người, dài khoảng trên hai chục mét, rộng mười lăm mét, cả một khối lập phương sặc mùi máu 
tanh lợm. Ông nghi hoặc thốt lên: "Đây là thứ gì vậy? Trong tư liệu của chúng ta chưa từng nhắc 
tới một vật thể nào như vậy cả." 


Trác Mộc Cường Ba cũng hết sức nghi hoặc: "Thầy giáo, thầy có biết đây là cái gì không? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Không biết, chưa có tư liệu nào về người Mava nhắc đến thứ kỳ 
quá này, không hiểu bên trên là cái gì nữa." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Để tôi trèo lên xem sao." Vừa lúc đó, gã chợt nghe thấy một âm 
thanh vừa xa xôi mù mịt lại tựa như ở ngay sát bên tai: "Là huyết trì, đây là huuết trì mà! " Âm 
thanh ấy tựa hồ như vang lên từ dưới địa ngục. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, "chẳng lẽ 
mình bị ma ám? ” 


Giọng nói ấu lại cất lên: "Nhanh lên, nhanh lên, lại gần một chút, để tôi xem rõ hơn." 


Trác Mộc Cường Ba toát hết cả mồ hôi lạnh, lại nghe giọng nói kia trách móc: "Còn ngẩn ra đấu 
làm gì, lại gần một chút đi, chẳng lẽ cả ông già gầy yếu như tôi cậu cũng không cõng được nữa 
sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên: "À, Á La đại sư, ngài tỉnh rồi! Ngày, 
vẫn khỏe chứ, không sao chứ." Gã giờ mới sực nhớ, thì ra trên lưng mình còn đang cõng một 


Trang 512/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người, trong lòng tự nhủ: "Chà, thần kinh kém quá, thành ra tự mình nghi thần nghi quỷ." 


Đường Mẫn vội bắt mạch cho lạt ma Á La, đo nhiệt độ rồi mừng rỡ thốt: "Đại sư, ông hồi phục 
nhanh thật. " 


Lạt ma Á La nói: "Tác dụng của thuốc đó, tôi chỉ mới hồi phục thân trí thôi, phiền mọi người 
quá. ˆ 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chớ nói vậy chứ, chúng ta là một tập thể cơ mà." 
Lạt ma Á La lại giục giã: "Nhanh lên, đưa tôi lại gần đó xem nào." 


Trác Mộc Cường Ba liền cõng lạt ma Á La tới gần huyết trì. Nhà sư già nhìn thấu ba xác chết 
treo ngược, trầm ngâm nói: "Không biết ai đã khởi động huyết trì rồi. Cường Ba thiếu gia, cậu 
lên trên xem thứ có những thứ gì, rồi bảo lại với tôi. Nhớ cho kỹ, bắt đầu từ bên trái, bên trên có 
nhiều rãnh nhỏ, trong các rãnh ấy có thứ gì, không được bỏ sót thứ nào cả." Lạt ma Á La giấu 
kín nỗi vui mừng trong lòng, tâm trí không ngừng reo lên: "Chính là đây rồi, chỉ có nơi đâu mới 
có thể có huyết trì. Tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu nhất định ở gần đây thôi. Đại Tự Tại 
Phật vĩ đại tuyệt đối, xin Người phù hộ cho con tìm ra và mang được Tòa thành được ánh sáng 
tỏa chiếu trở về." 


Trác Mộc Cường Ba trèo lên phía trên huyết trì. Cảnh tượng trước mắt khiến gã được một phen 
kinh hồn tán đởm. Ngay phía bên dưới ba cỗ thi thể treo ngược ấy, còn có ba cỗ thi thể khác. 
Máu từ mấy thi thể treo ngược chảy xuống qua ba cỗ thi thể đặt trên huyết trì đã ngập quá nửa 
một cái hế hình vuông bên dưới. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba đứng trên huyết trì quan sát, lạt ma Á La cũng không dừng lại. Ông 
nhờ Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân đỡ hai bên, đi thẳng vào mép trong đại sảnh, vừa tìm 
kiếm vừa nói: "Thông thường mà nói, huyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực 
hình vuông nà." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Chính là cánh cửa khổng lỏ ở chỗ hố tuẫn tán rồi." 


Lạt ma Á La nói: "Thế nhưng khi xâu dựng công trình, người thợ sẽ để lại một con đường khác, 
vì khi chôn dây nối lúc nào cũng có sai lệch, cần phải điều chỉnh lại nhiều lần, vòng qua cả một 
khu vực rộng lớn như vậy để điều chỉnh sẽ rất phiền phức. Bức tường này hẳn cũng có một cánh 
cửa, khuất lấp... ở đây! " Chỉ thấy sau khi cơ quan khởi động, chân tường liền lộ ra một cửa hang 
có thể chưi vào. Giáo sư Phương Tân bật đèn chiếu rọi vào, nói: "Bên trong bị tường bịt kín rồi. " 


Lạt ma Á La gõ gõ xuống đất, đáp: "Đã chôn ống ngầm rồi, bên trong có một cánh cửa nhỏ, 
vẫn phải dùng huyết trì mới được, rồi cất tiếng gọi Trác Mộc Cường Ba, "Tôi muốn lên trên đó, 
giúp tôi một tay." Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đấu, Trác Mộc Cường Ba bên trên 
kéo, cuối cùng cũng đưa được lạt ma Á La lên trên huyết trì. Ông đứng bên mép huyết trì, quan 
sát một lúc rồi lắc đầu: "Kỹ thuật thô lậu quá, chất đá ở dâu không hợp để chế tạo huyết trì, có 
nhiều chỗ còn làm sai nữa, nhưng cũng tạm được, phương hướng đại thể vẫn đúng." 


Chỉ thấu lạt ma Á La chậm rãi bước tới, chỉnh lý một chút trong huyết trì. Điều chỉnh xong xuôi, 
dòng máu ở giữa ba dòng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì, không hiểu còn 
chảy đi tiếp tới đâu. 


Trang 513/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La đảo một vòng quanh huyết trì, sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đâu: "Được rồi, chúng ta 
xuống thôi, cả quá trình khởi động cần mấy phút thời gian." Thân thể ông lảo đảo muốn ngã. 
Trác Mộc Cường Ba vội đỡ lấu, đồng thời hỏi: "Rốt cuộc cái huyết trì nàu dùng để làm gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba cùng giáo sư Phương Tân đưa lạt ma Á La xuống đất, Đường Mẫn tới giúp 
lạt ma Á La xử lú vết thương, chỉ nghe vị sư già điểm đạm nói: "Từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây 
giờ, đâu mới có thể coi như là một cơ quan chân chính. " 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Chân chính? Vậy những cái trước đó là gì? " 


Lạt ma Á La mỉm cười đáp: "Những thứ trước đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi cạm bẫu thôi. 
Cơ quan chân chính là để đối phó riêng với con người, lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suụ 
nghĩ của con người, ở những nơi con người hoàn toàn không thể nghĩ tới, dần dần dẫn người ta 
tiến đến cái chết, hoặc khiến con người vĩnh viễn chìm đắm bên trong, hoặc làm cho người ta 
không sao hiểu nổi, về cơ bản là càng lạc càng xa. Những cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc 
dù cũng có cái được sắp đặt rất khéo léo, cũng có cái liên hoàn nối nhau, nhưng hoàn toàn nằm 
trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường, bất kể là ai, chỉ cần hơi động não một chút là 
đều nghĩ ra là có tác dụng gì. Hơn nữa phương thức khởi động cả chúng chẳng qua chỉ là kéo 


^+ TT 


một cái chốt là xong. Loại cạm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt dã thú mà thôi. 
Trác Mộc Cường Ba ngây người, thầm nhủ: "Lẽ nào mình giống dã thú lắm sao? " 
Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy tại sao huyết trì này lại có thể coi là cơ quan chân chính? " 


Lạt ma Á La suụ nghĩ giây lát rồi đáp: "m, đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn 
nói cho kỹ càng thì e không được mất rồi. Tóm lại là nó hơi giống với hệ thống nhận diện vân 
tau đang được sử dụng hiện nay. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại, chỉ có điều quá 
nhiều nghi thức thờ cúng tế bái làm cho huyết trì có vẻ như khiến người ta không sao chịu nổi. 
Trong mắt của người hiện đại chúng ta, đấy là thứ vô đạo đức và phi nhân tính." 


Giáo sư Phương Tân lấy làm ngạc nhiên thốt lên: "Sao trong tư liệu của tôi không thấy nhắc đến 
nhỉ? " 


Lạt ma Á La gượng cười: "Có lẽ là vì thứ nàu vô cùng hiếm gặp." Bỗng nghe "cách" một tiếng, 
lạt ma Ä La vội vàng nói: "Cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi. " 


Hế tuẫn táng, Soares và Gonzales một trước một sau vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức 
trông thấu cảnh tượng: Trong ánh lửa mù mịt chập chờn, vô số bóng đen khổng lỗ đang chạu 
qua chạy lại, rất nhiều trăn Nam Mỹ to bằng người ôm, trông như cái cột nhà liên tục bị ném từ 
trần nhà tối om xuống, bên dưới là những cái miệng đói khát hả to, thỉnh thoảng lại có vài cái 
bóng khổng lồ và bóng trăn quấn chặt lấy nhau rơi xuống. Gonzales bị cảnh tượng ấy làm cho 
hãi đến tái mặt. Soares cũng nhíu chặt hàng lông mày: "Lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ 
cần đừng cản đường ta là được." 


"Đó...đó là... là cái gì vậy? ” Gonzales run run hỏi. 


Soares đáp: "Chuột khổng lỏ châu Mỹ, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là 
đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước, nhưng ở đây thì có khá nhiều. Người Mawa cố ý nuôi 
thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ chín của 
địa cung có hàng chục triệu con dơi, bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn 


Trang 514/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bọn động vật lớn như trăn Nam Mỹ và chuột khổng lỏ thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ năm. 
Ở gần đây có một cái lỗ lớn, lũ dơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn trăn canh ở 
miệng lỗ bắt dơi làm thức ăn, còn bọn chuột khổng lồ lấy trăn ra làm thức ăn. Không cần phải 
sợ hãi quá, tao tự có cách." Nói đoạn, v liền lấy ra một bình chất lỏng, động tác nhanh như đang 
diễn trò ảo thuật, bắt đầu phun lên người mình, rồi phun luôn cho cả Gonzales. 


Gonzales ngửi thấu một mùi khai khai như mùi nước tiểu, không nén nổi tò mò hỏi: "Đây là cái 
gì vậu? " Soares mỉm cười đáp: "Một loại tín hiệu khiến chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có 
thể đảm bảo chúng không ăn thịt bọn ta." 


Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lỏ lúc nhúc vô số kể. Gonzales không thể ung 
dung nhàn tản như Soares. Cứ hễ có con chuột nào hơi động đậy là toàn thân hắn lại run lên 
bần bật, chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình. Soares vừa đi vừa nghĩ: "Thực ra, nếu chỉ để bảo vệ tầng 
địa cung thứ năm này, chỉ cần bọn trăn Nam Mỹ là đủ rồi, cần gì phải thả thêm cả chuột khổng 
lô nữa? Theo hiểu biết về sinh học của chúng ta thông thường có sinh vật cỡ lớn tồn tại thì mới 
có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn. Xem ra người kia nói không sai chút nào, khả 
năng ấy rất lớn, rất có thể trong cánh cửa cảm kụ còn chưa mở ra được kia còn có loài động vật 
nào lớn hơn nữal ” 


Hai người bước lại gần cánh cửa khổng lồ. Soares cười cười bảo: "Nhìn thấu chưa, cánh cửa 
đang từ từ chuyển sang màu đỏ, khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra." Lúc nàu phần 
cửa nhuốm sắc máu đã cao tới gần ba mét. 


Tới cái rãnh phía trước cánh cửa, hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã 
bị chuột gặm mất một nửa. Soares kinh hãi kêu lên: "Chúng mày còn bao nhiêu người ở đâu 
nữa? ” 


Gonzales lắc đầu: "Không, không biết. Chúng tôi bị bẫy rập giết mất khá nhiều, lại có khá nhiều 
người đi lạc vào đường rẽ nữa.” 


Soares lập tức ra lệnh: "Mày chạy ngay về chỗ huyết trì đi! Không thể để người khác thay đổi vị 
trí các thứ trong ấy, chỉ cần theo đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không gặp nguy hiểm gì 
hết đâu." Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn xoáy chòng chọc vào cánh cửa khổng lỏ, 
Soares lại nói tiếp: "Cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động được, nếu 
huyết trì bị phá hoại, cửa sẽ không mở ra được nữa! Mùi trên người mày sẽ khiến lũ chuột khổng 
lồ không động chạm đến, còn lũ trăn ngửi thấy cũng chỉ né mày đi thôi, nhanh lên! " 


Gonzales vẫn rụt rè thấp thỏm, bước đi hết sức ngân ngại. Soares liền nói thêm: "À, phải rồi, 
tao quên không nói cho mày biết, khí thể trên người mày sẽ tan hết trong một giờ đồng hồ, đến 
lúc ấu, hắc hắc..." Hai tiếng cười gằn cuối cùng của y làm Gonzales đầm đìa mồ hôi. Hắn vội lê 
tấm thân béo nhẫy chạy ra cửa. Soares nhìn xác chết dưới đất, thầm suy tư: "không phải tranh 
chấp nội bộ của bọn du kích, là kẻ nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là... mấy con chuột bạch kia? Hừm, 
suýt chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi, trở về thằng cha Merkin kia mà hỏi, mình thật không 
biết trả lời sao nữa. m... khốn nạn! " Màu đỏ ở giữa cánh cửa đã ngừng lại, riêng ở hai mé bên 
vẫn tiếp tục dâng cao. 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba bò qua lối thông nhỏ hẹp, vào gian sảnh bên trong, chỉ thấu 
bốn bức tường vẫn có ánh lửa. Nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự 
nhiên của mỏ dầu để dẫn dầu thô vào, vậy bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên, 


Trang 515/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại là một vấn đề khiến người ta khó hiểu nữa. 


Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn: "Đây 
là lăng mộ! Không ngờ đây lại là một lăng mội ” Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên 
ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ khoảng hai ngàn mét vuông, cạnh tường có vô số 
các tượng thần khổng lỏ, đứng vâu thành một vòng như quân đội xếp hàng. Bốn bức tường đều 
là những tác phẩm hội họa cỡ lớn, lần nàu không phải hình nô lệ xương khô nữa, mà là tranh vẽ 
hiện thực, có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến người ta thấy kích động 
hơn nữa là, bên dưới các bức tranh là những hàng văn tự Mava cổ, tính toán sơ bộ đã chừng mấy 
ngàn chữ rồi. Đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy chữ viết của người Mava, những 
hình vẽ đầu người đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính giữa nội sảnh là một 
cỗ quách đá, cao ba mét, dài rộng đều hơn năm mét, bên cạnh có một đống xương vụn, đáng 
tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạt ma Á La vừa vào trong đó đã chạy thẳng tới đó. Cảnh 
tượng nhìn thấy làm trái tim ông trĩu xuống, trĩu xuống mãi. 


Trang 516/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1O - Trở Lại Tây Tạng 


Vì vậu nếu nói sinh vật nào có thể sống một ngàn năm, rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi 
tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con trăn cực lớn, vốn đã tuyệt 
tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần người Mava sùng bái nhất... thần 
Kukulkan! Một con trăn khổng lỏ có lông vũ 


Cánh cửa cấm kụ 


Trong cỗ quách đá là một quan tài nhỏ, đã bật mất nắp, chứa một bộ xương khô nằm xô lệch 
lộn xộn, tựa như bị ném vào máy xay xát, mỗi thứ văng một chỗ. Xương mu bàn tau, xương cằm 
đều bị hư hại vì ngoại lực phá hoại. Xem ra ngọc bích đeo tay và minh châu trong miệng đều đã 
bị lấu đi, đồ gốm sứ đựng trong quách đá vỡ nát, các thứ bên trong cỗ áo quan cũng mất sạch. 
Lạt ma Á La chán chường ngồi bên cạnh cỗ quan tài nhỏ, đau lòng gân như muốn khóc: "Hết 
rồi, chẳng còn gì nữa cả! Lũ trộm mộ đáng chết, bọn chúng đã trộm hết các thứ rồi! Không, 
chúng có hiểu biết như vậy về huyết trì, không thể là bọn trộm mộ thông thường được, nhất 
định là bọn chúng, ngoài bọn chúng ra..." 


Giáo sư Phương Tânlại đang hưng phấn không sao tả xiết. Máy quay trong tau ông giơ lên 
không ngừng nghỉ, như sợ bỏ sót mất chỉ một chút thông tin. Ông hiểu rõ, phàm là lăng mộ lớn, 
chủ nhân đều có để lại văn bia ghi chép các sự tích huy hoàng của mình lúc còn sống ở một nơi 
nào đấy. Những văn tự này không chỉ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc giải đáp nhiều 
câu hỏi về nền văn minh Mava, mà cao hơn thế nữa, bản thân nó đã là một pho lịch sử giúp hậu 
thế biết được chủ nhân của thành trì này, nguồn gốc của kim tự tháp này, cùng rất nhiều việc 
mà người ta không thể nào nghĩ tới. Trên vách đá có rất nhiều chỗ bong tróc, cả phiến đá khắc 
văn tự cũng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Giáo sư Phương Tân tỉ mỉ ghi hình từng mảnh vỡ một, 
dự định sau khi trở về sẽ dùng chương trình máu tính phục hồi nguyên trạng. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau đi quanh, như đang tham quan một viện bảo 
tàng vậu. Những bức họa tinh xảo như thật, các văn tự cổ xưa bí hiểm, cỗ quách khổng lỏ, lẫn 
nền đá dưới chân, bước mỗi bước ở đây dường như đều là đi trên lịch sử, dưới mỗi dấu chân đều 
là một di tích từ ngàn xưa. Trên sàn nội sảnh là hai người khổng lỗ vẽ theo tư thế đứng thẳng, 
góc nhìn nghiêng, một nam một nữ, phần đầu bị kéo ra vừa dài vừa dẹt. Người đàn ông gắn 
trang sức bằng lông chim nhô cao, áo ngắn có đỉnh mũ ở cầu vai và phiến giáp, trước ngực đeo 
một sợi dâu chuyền xâu bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn đeo khuvên tai, vòng tay bằng ngọc, 
mình quấn da báo, tay cảm pháp trượng. Người đàn bà cũng trang điểm rực rỡ, thần sắc cung 
kính mà chan chứa tình cảm, dường như đang mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông. Người nghệ 
sĩ đã dùng đường nét lưu loát trôi chảy mà điêu luyện của mình khắc họa nên nét mặt và tâm 
trạng khác nhau của hai nhân vật: người đàn ông ung dung, trầm tĩnh, uy nghiêm, người đàn bà 
cần trọng, hèn mọn, cung kính, trong ánh mắt cùng toát lên tình yêu sâu sắc. Xem ra đây hắn là 
quốc vương tôn quú và ái phi của ông ta. Đường Mẫn nói: "Đúng là một đôi hạnh phúc khiến 
người ta phải ngưỡng mộ nhỉ. " 


Trác Mộc Cường Ba không nỡ phá hoại tưởng tượng lãng mạn của Đường Mẫn, bởi vì trong nội 


Trang 517/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sảnh này chỉ có quan quách của một mình quốc vương, chứ không có của vị ái phi. Không hiểu 
biết lắm về văn tự và hình vẽ, gã quay sang nhìn cỗ quách đá khổng lỏ. Nắp quách bị đập vỡ đôi, 
hai mặt trên dưới đều có khắc hình. Mặt trên bị đè lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít vân hoa bên 
rìa, trông rất giống với hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc những hình 
ảnh khác của quốc vương, đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ, người ngả ra sau, mặt hướng 
lên trời cầu nguyện, hoặc quò gối khom lưng, hai tay một sấp một ngửa, dáng vẻ tựa như đang 
chìm đắm trong một cảnh giới siêu nhiên nào đấy. Nhìn đến bốn mặt cỗ quách đá, bên ngoài 
chạm khắc vô số hình tượng, có câu, có chim, có hoa văn, có thú, lại thêm thần minh ẩn hiện, 
tổng thể vô cùng phức tạp, thể hiện nghệ thuật cao siêu của những nhà điêu khắc Mava cổ đại; 
bên trong là hình phù điêu chín vị thần, có lẽ là chín vị dạ thần, để vị quốc vương nằm trong có 
thể thống soái chín vị thần của địa ngục này, nên để cho chín vị vâu xung quanh quan tài bên 
trong. 


Cỗ quan tài nhỏ lạt ma Á La đang dựa vào bên ngoài cũng trang trí những hình hết sức tinh xảo, 
nhưng bên trong tuyệt nhiên không có gì, có lẽ vốn được lót bằng loại vải trơn láng. Trác Mộc 
Cường Ba thấu lạt ma Á La ngâu ngây ngồi cạnh chiếc quan tài, mắt ngước lên trần nhà như đã 
xuất thần, buộc miệng hỏi: "Sao vậy ạ? Đại sư? " 


Lạt ma Á La trầm giọng đáp: "Không có gì, ừm... chắc là mệt quá, để tôi nghỉ ngơi một chút là 
đỡ ngay." 


Đường Mẫn khẽ nói: "Nhìn bên kia kìa, những bức bích họa ấy..." 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu về phía bức tường dày đặc bích họa. Bức tranh Đường Mẫn chỉ 
vẽ vô số nô lệ bảo vệ một tảng đá khổng lồ hình vuông, bên cạnh có một thầy tế ăn mặc lòe 
loẹt đang hành lễ với mấy nô lệ đứng trước mặt. Tảng đá vuông trông rất giống huyết trì. Trác 
Mộc Cường Ba đã hiểu ra, đây là nghi thức đóng lăng mộ của người Maya. Nhưng giữa bức 
tranh dường như có những đường vân li ti chia nó thành vô số ô vuông nhỏ, dưới mỗi ô đều có 
ký hiệu là những chấm đen, ô ba chấm, cũng có ô một chấm, hai chấm. Trác Mộc Cường Ba 
không hiểu ú nghĩa của các ký hiệu, phỏng đoán có lẽ là dấu hiệu chỉ dẫn dùng để ghép bức 
tranh tường lớn này. Đúng lúc đó, giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba 
à, cậu cẩn thận nhấc cái nắp này lên, tôi muốn ghi lại các hình khắc, không thể bỏ sót thứ nào 
được.” 


Trác Mộc Cường Ba gồng hết sức lực, bắp thịt gồ lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư 
Phương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp quách đá hết sức quái dị, chỉ một nửa thì tạm thời 
chưa nhìn ra là cái gì, nên phải nhập đủ cả vào ổ dữ liệu máy tính. Giáo sư Phương Tân hầu như 
đã nhập xong toàn bộ các hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh này vào máy tính, liền thử 
ghép chúng lại với nhau. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chụm đầu xem. Dần dần, hình 
dáng cỗ quách đá đã được phục dựng, một nửa có hình con rắn mọc lông vũ quấn quanh, dáng 
vẻ sống động như thật, nửa còn lại khắc hình vị thần linh Đầu trâu Mặt ngựa. Giáo sư Phương 
Tân nói: "Không ngờ địa vị lại ngang với cả thần Kukulkan nữa này! ” 


Vừa lúc đó, lạt ma Á La đang chìm trong ảo não đã dân tỉnh táo trở lại. Ông đứng lên, lầm bẩm: 
"Không đúng, sao gian nội sảnh này lại nhỏ như vậy, ở đâu không đúng tồi." 


Giáo sư Phương Tân ngấng đầu: "Ưm, phải đấu, bên kia còn một cánh cửa lớn, tôi cũng không 
hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa, xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa." 


Trang 518/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La vừa vào đâu đã xông thẳng tới chỗ quan tài, giáo sư Phương Tân bận rộn ghi hình 
cả gian đại sảnh, Đường Mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn ngắm các tuyệt tác bích họa, còn Trác 
Mộc Cường Ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này, không ai để ý tới cánh cửa bên trong 
lăng mộ. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc, cả bốn người không ai bảo ai bất giác cùng bước tới 
đo. Chính giữa bức tượng đá gồ lên một cánh cửa tam giác, nhô khỏi tường đến hơn một mét, 
trông có vẻ rất dàu và nặng. Hai bên cửa vẽ chỉ chít kú hiệu, giữa cửa chạm nổi hình người dắt 
con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, không ngờ cả giáo sư Phương Tân lẫn lạt ma 
Á La đều không nói gì được. Nhưng lạt ma Á La đã phát hiện ra tấm cửa đá có hai lỗ nhỏ và 
năm măng đá nhô ra. 


Lạt ma Á La nói: "Xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi, tổng cộng có bảu 
chìa thì phải." Trong khoảng khắc, ông liền trở nên hưng phấn: "Bọn trộm mộ không mở được 
cánh cửa cuối cùng này, vì không đủ chìa khóa, chỉ có năm chiếc, vẫn còn thiếu hai. " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn các măng đá hình cánh chim, hỏi: "Đây là chìa khóa hay sao? ” Gã 
cảm thấy năm măng đá này trông hết sức quen mắt. 


Lạt ma Á La đáp: "Không sai, đâu là chìa khóa mài bằng đá, nhìn dáng của cái lỗ này, chắc là 
tựa như quả trứng vậy." Ông thảm nhủ: "Cả chìa khóa cũng giống nhau như vậy, nhất định 
không thể sai được, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất 
định đang ở trong kia." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi...hình như tôi có một chiếc chìa khóa, " rồi vội lấy viên thánh 
thạch của người Kukuer trong ba lô ra. 


"AI " Tâm trạng lạt ma Á La như thể vù một cái từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Quả 
là có Đức Phật vạn năng chỉ đường dẫn hướng, chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra 
được. Hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên, nhìn những đường rãnh trên đó, kích động 
nói: "Đúng rồi, đúng rồi, đâu đúng là chìa khóa mở cánh cửa này, đối ứng dấu hiệu trên cánh 
chim với hình vẽ trên lễ tròn, chắc là... đâu là chìa khóa cuối cùng, cắm vào cái lỗ thứ bảy." Lạt 
ma Á La giơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn, chỉ nghe "cách" một tiếng, chìa khóa chui 
khớp vào lễ. Nhà sư già chảm chậm ấn chìa khóa, nói: "Phải thuận theo đường rãnh mà tra chìa, 
bằng không sẽ không thể cắm lút vào được, cánh cửa nàu cũng không thể mở ra." Sau mấu 
tiếng "cách cách" liên tiếp, chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa, viên thánh thạch lúc này nhìn 
chẳng khác gì những chiếc chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. 
Lạt ma Á La giờ mới bắt đầu vặn chìa khóa, tất cả đều nín thở chăm chú quan sát, chờ đợi nghe 
cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến người ta khích động. 


Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích động, không ngờ lại nhô ra 
ngoài thêm mấy chục centimet nữa. Lạt ma Á La gật đầu nói: "Giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối 
cùng nữa thôi." Nói xong ông đưa mắt nhìn ba người, như thể hụ vọng lại có ai đó đột nhiên lên 
tiếng "tôi có chìa khóa, ” nhưng lần này thì không ai trả lời nữa. Bốn người đều lấy làm thất 


vọng. Đường Mẫn thắc mắc: "Đại sư, bên trong có gì vậy? ” 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không biết, nhưng cánh cửa này chưa từng được mở ra lần nào, mà bên 
trong là một không gian rất lớn nữa, không phải vậy sao? " 


Đường Mẫn lại hỏi: "Sao ngài biết là cửa này chưa bao giờ mở ra? ” 


Trang 519/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La chỉ vào hàng chìa khóa giải thích: "Những chiếc chìa khóa này đều khắc rãnh hoa 
văn móc ngược, chúng được thiết kế để chỉ có thể sử dụng một lần, một khi đã cắm vào lễ khóa 
thì không thể nào rút ra được nữa, vì vậu mới có năm chiếc chìa khóa bị bỏ lại đâu, hiểu chưa 
hả? Có điều cũng phải hỏi lại, Cường Ba thiếu gia, cậu lấy đâu ra chiếc chìa khóa ấy thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chuyện này à, nói ra thì dài lắm! ” Lúc này, cánh cửa khung xương 
khổng lô lại phát ra tiếng động, giáo sư Phương Tân kêu lên: "Cánh cửa kia sắp mở ra tôi, 
chúng ta mau nấp đi." Lạt ma Á La dường như chạm vào thứ gì đó trên cánh cửa đá hình tam 
giác, sau đó mới theo chân ba người nấp vào chỗ tối. 


Cánh cửa đá lớn cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ, Soares vội vàng lách người len vào. Vừa 
vào bên trong, trông thấu nắp đá dựng nghiêng dựa vào quan tài, y lập tức hiểu ra, đã có người 
vào đâu rồi. Song Soares vẫn cứ lắng lặng đi thẳng tới chỗ cánh cửa đá hình tam giác, đồng thời 
hết sức cần thận quan sát xung quanh, thảm tự nhủ: "Sao lại thế được, chúng vào bằng đường 
nào chứ nhỉ? Giờ lại nấp đi đâu rồi? " 


Đi tới trước cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt gần như làm ụ quên mọi nguy hiểm xung 
quanh... trên cửa rõ ràng có cắm sáu chiếc chìa khóa, cũng có nghĩa là, ụ sẽ trở thành người đầu 
tiên mở được cánh cửa đá này! Soares không sao kiểm chế nổi mà bật cười thành tiếng: "Ha ha, 
ha ha hal Ha ha ha ha... " 


Soarese lấy chiếc chìa khóa cuối cùng ra, trước khi cắm vào lỗ khóa, trong đầu y chợt vang lên 
lời cảnh cáo của người đó: "Những totem và ký hiệu tượng hình này nói cho chúng ta biết, bên 
trong là nơi trú ngụ của vị thần linh cao quý nhất, ngay cả quốc vương cũng chỉ có thể là kẻ hầu 
hạ ngủ cùng với Người. Để vị thần vĩ đại nàu có thể sống thoải mái trong địa cung, bọn họ (tức 
người Maya) đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú, họ gọi đấy là thản Dakanua, 
tao nghĩ chắc chính là lũ chuột khổng lồ châu Mỹ kia. Chúng mày thử nghĩ xem, sinh vật dùng 
chuột khổng lỏ châu Mỹ làm thức ăn, thể hình phải lớn đến nhường nào chứ? " 


Lúc ấu v đã hỏi: "Đã hơn một ngàn năm rồi, chẳng lẽ sinh vật kia vẫn còn sống hay sao? " 


Đôi mắt u uất kia quét lướt qua người , làm y hoảng hốt bất an, chỉ biết cúi gằm mặt xuống lau 
mồ hôi. Một thoáng sau mới nghe người kia nói: "Ở tổ quốc của tao có một câu ngạn ngữ nói 
rằng, linh xà ngàn tuổi rùa vạn tuổi. Vì vậu, nếu nói sinh vật nào có thể sống một ngàn năm, rắn 
tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang 
nhốt một con trăn cực lớn, vốn đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị 
thần người Maya sùng bái nhất... thản Kukulkan! Một con trăn khổng lồ có lông vũ! Cũng chính 
vì vậu, lần nàu chúng ta không thu thập đủ chìa khóa nói không chừng còn là một chuyện mau 
mắn nữa, camera thả từ trên hố hiến tế ở tầng trên đã cho chúng ta thấy bên trong nàu không 
có gì hết, thứ duy nhất tồn tại được, chỉ có thể là loại sinh vật đáng sợ ấy thôi. Cánh cửa cấm 
này, chúng ta đừng mở ra nữa thì hơn.” 


Soares chà xát mồ hôi trong lòng bàn tay vào chiếc quần bó, hạ quyết tâm cắm chiếc chìa khóa 
cuối cùng vào mở cánh cửa cấm kụ, y thảm nhủ: "Có lẽ đối với những người khác trong đội, 
cánh cửa cấm kụ này chỉ đem lại nguụ hiểm mà không hề có ích lợi gì, nhưng với ta, loài sinh vật 
chưa biết tên ấy sẽ thay đổi cuộc đời của ta. Chuyến này ta băng rừng vượt suối tới đây, mục 
đích cuối cùng chính là để mở cánh cửa này ra. Bất kể lũ chuột hay quân du kích, không kẻ nào 
có thể ngăn ta được! " Nghĩ đến đây, chiếc chìa khóa đã chuyển động, Soares cảm thấy toàn 


Trang 520/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân mình ướt đẫm mồ hôi. Bốn người đang nấp trong bóng tối quan sát y cũng vã mồ hôi, ai 
nấy đều chăm chú mở mắt trừng trừng nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc sau cánh cửa đó là 
gì vậy? 


Kỳ quái, Soares xoay chìa khóa rồi, nhưng cửa đá không dịch chuyển như lúc lạt ma Á La xoau 
chìa khóa, mà cũng không có động tĩnh gì, Soares tiếp tục vặn, nhưng chiếc chìa khóa bằng đá 
không hề nhúc nhích. Nét mặt y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuống cuồng kiểm 
tra khắp cánh cửa đá, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra được điều gì. Y nôn nóng ởđi đi 
lại lại trong gian nội sảnh, đột nhiên phát hiện ra lối vào nhỏ kia, liền cả giận gần giọng nói: 
"Khốn kiếp, phá hoại huyết trì làm hỏng chuyện tốt của taol " Nói đoạn, thân hình ụ đã biến 
mất trong cửa hang ấu. 


Lạt ma Á La nhảy xổ ra, hết sức nhanh nhẹn gạt một cơ quan chỗ góc tường. Cửa hang lập tức 
đóng chặt lại, ngăn cách Soares và bốn người ở hai phía. Sau đó, lạt ma Á La lại bắt đầu điều 
chỉnh bên cạnh cánh cửa hình tam giác. Không hiểu ông đã đụng phải chỗ nào, cánh cửa đột 
nhiên bắt đầu nhích động. Lạt ma Á La thở phào một tiếng: "Được rồi, giờ người kia đã tạm thời 
cũng không thể trở lại đâu. Dựa theo những gì chúng ta đã trải qua, hắn muốn chạy từ chỗ đại 
sảnh tới cánh cửa lớn, ít nhất cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ. " 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: "Đại sư, ngài, sao ngài biết ở đâu có cơ quan vậy? ” 


Lạt ma Á La mắt sáng long lanh, không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lô. Sự 
chú ý của Trác Mộc Cường Ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở thu 
hút. 


Soares nấp sau một bức tượng đá, vừa rồi y chỉ giả bộ chui vào đường hầm chứ thực ra đã nhanh 
nhẹn nấp vào một bên, thầm nhủ: "Giờ thì sáng tối đảo chiều rồi, chuột nhắt vẫn là chuột nhất, 
trò như vậy làm sao mà lừa được tao chứ.” 


Tưởng chừng như vừa mở ra một lỗ thông gió, tất cả đèn lửa đều lau động bạt về phía cánh cửa 
đá hình tam giác. Cánh cửa từ từ dịch mở, trái tim bốn người và cả Soares đang ở trong bóng tối 
quan sát cùng nhảy vọt lên tới tận miệng. Lớp bụi dưới chân cửa bị thổi bay, cả cánh cửa mở 
tung. Bốn người đứng trước cửa cũng hoàn toàn đờ đẫn, hết sức kinh ngạc nhìn thứ ở bên trong. 
Dù có là một con khủng long thời tiền sử trong cửa nhao ra, e cũng không thể khiến họ kinh 
ngạc đến mức ấu. 


Bên trong cánh cửa có một người! 


Hơn nữa còn là một người châu À da vàng mắt đen luống cuống nhìn bốn người đang đứng 
trước cửa, ngây ra một lúc lâu, mới lắp bắp nói: "Ai em, ai em chai ma ri." 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba như nhìn thấu quái vật thời tiền sử, một lúc sau mới hiểu ra, 
người kia đang nói tiếng Anh, ý là: "Tôi là người Trung Quốc! " liền ngay sau đó là cảm giác 
chóng mặt choáng váng, đến cả Soares cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh 
cửa ngàn năm nay chưa từng được mở, bên trong không ngờ lại là một người Trung Quốc. Đâu 
chính là thứ bao nhiêu năm nay y tìm kiếm khổ sở đấy ha sao? Soares thật chỉ muốn tìm một 
miếng đậu phụ đập đầu vào mà tự tử. 


Nhưng gian trong cánh cửa nhỏ hơn nội sảnh rất nhiều, ngoài người tự xưng là "chai ma rỉ" kia 


Trang 521/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì không có gì nữa. Chừng năm trăm mét không gian hình bán nguyệt có vô số lễ tròn đường 
kính trên chục mét đục thông ra, bên trong tối đen như mực, nhưng nhìn có vẻ không phải để 
chứa đồ đạc, mà ngược lại trông rất giống với hầm chuột chưi trong gian đại sảnh "bầu trời sao”. 


Trác Mộc Cường Ba cần thận quan sát "chai ma rỉ", thấy anh ta cao chừng mét bảy, khoảng trên 
dưới bốn mươi tuổi, đầu cắt theo kiểu Đặng Tiểu Bình, tướng mạo Trung Quốc điển hình không 
sai vào đâu được, mặt chữ điển, mắt vuông mày rậm, mũi tẹt môi dàu, để ria con kiến, nhìn bẻ 
ngoài có vẻ trung hậu thật thà, trên người đeo chéo một cái ba lô vải buồổm, quần áo rách bươm 
rách bướp, chân dính đầy bùn, trông cũng khá giống một ông nông dân. Một lúc lâu sau, gã mới 
lên tiếng trả lời: "Chúng tôi, cũng là người Trung Quốc! " 


Người kia vừa nghe thấy thế, không nói nổi một câu đã khuụu xuống đổ vật vào lòng Trác Mộc 
Cường Ba như Đường Mẫn vậy, nước mắt đầm đìa nghẹn ngào kêu lên: "Ôi, ôi cha ơi, tôi tưởng 
mình không bao giờ ra đâu được nữa chứ, hức hức..." 


Người kia rõ ràng gần như kiệt sức, cần thức ăn và nước. Đã hết thức ăn, Đường Mẫn đành cho 
anh ta uống một ít nước đường gluco. Bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được, người nàu 
tên là Vương Hựu. 


Thang treo di động 


Roman, serií; 13.5pt; mso-ansi-language: DE” lang=DE>"Đợi chút đã, anh nói cái gì cơ? Nhóm 
phượt hả? Tôi có nghe nói đến các anh rồi! Hả, trời ơi, anh là thành viên nhóm phượt, có biết 
người nào tên là Sean không? " Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. 


Vương Hựu gật đầu: "Sean, quý ông người Anh lịch sự nhã nhặn ấy hả? Ứm, anh ta đúng là có 
phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ là anh ta không phù hợp tham gia nhóm phượt này cơ đấy, 
không ngờ kinh nghiệm của anh chàng ấy cũng phong phú lắm. Các anh cũng gặp họ rồi à? Giờ 
họ thế nào rồi? " 


Lạt ma Á La nói: "Được rồi, bâu giờ không phải lúc kể chuyện xưa, làm thế nào mà cậu lại rơi 
xuống đó được? Bên trong đúng là không có gì hết cả à? " 


Vương Hựu vắt óc suy nghĩ rồi đáp: "Lúc ấy, chúng tôi xuống đến tầng thứ ba, tôi đang ở cạnh 
một miệng hang, đột nhiên thấy choáng váng, giống như cửa hang có gió, bên trong dường như 
có một sức hút lạ kỳ, chẳng hiểu sao mà tôi lại rơi xuống dưới đó, sau rồi thì không còn biết gì 
nữa cả. Đợi chút đã, tôi nhớ Rickụ có kéo tôi lại, hình như là hai chúng tôi cùng rơi xuống đâu, 
nhưng lúc tỉnh lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta đâu. Còn cả Sasaki và Khải Đặc 
nữa, cũng không biết bọn họ thế nào tồi. " 


"Bình", một con chuột khổng lô đang húc mạnh vào cửa đá. Vương Hựu kinh ngạc nhìn ra bên 
ngoài: "Hả, trời đất ơi, đây là cái gì vậy? Động vật gì mà lớn thế? " 


Giáo sư Phương Tân nói nhanh: "Có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi, cần phải 
nhanh chóng tìm đường lên trên. Tốc độ của chúng rất nhanh, nếu cả ai bên đều bị chặn đường 
thì chúng ta đúng là không còn hụ vọng sống sót nữa đâu." 


Lạt ma Á La dường như vẫn không cam lòng, ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh 
sau cánh cửa hình tam giác, rồi thất vọng nói: "Bên trong cánh cửa cuối cùng này lại chẳng có 
thứ gì hết, sao lại như vậy được nhỉ? " 


Trang 522/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nhìn cấu tạo bên trong này, trông giống một nơi để hiến tế, dường 
như người Mawa nuôi dưỡng thứ gì đó trong này, và có thể thả đồ ăn từ trên kia xuống. Nhưng 
nếu bảo là có động vật, bên trong phải có rất nhiều xương cốt hoặc thứ khác nữa mới đúng, 
nhưng ở đây lại không có gì. Nếu cả lũ trăn Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả 
cả, vậy thì sao phải nuôi nhiều động vật lớn ở tầng này như thế, rốt cuộc là có dụng ý gì vậy nhỉ? 


Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào: "Nhưng người vừa nãy cũng đi đường này ra, nếu 
chúng ta đi ra gặp phải hắn ta thì làm thế nào? " 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Chắc không đâu, hắn phát hiện ra cửa hảm đã bị bịt lại, sẽ biết ngau 
chúng ta vẫn còn chưa đi, nhất định sẽ liều mạng mà chạy trở lại đâu, đi thôi, để tôi dẫn mọi 
người tìm đường lên phía trên. Vách tường của các gian đại sảnh ấy rất cổ quái, mọi người 
không nhận ra à? " 


Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ. Soares bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm 
tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lắm bẩm: "Không thể nào, cho dù đã chết rồi thì cũng phải 
còn lại xương cốt chứ, nhất định ta phải tìm bằng được thần Kukulkan của người Mava." Nói 
đoạn y liền bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. 


Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia, bỗng nghe thấy tiếng thở hồn hển. Có người đang lớn 
tiếng quát tháo. Thấy họ hình như không hiểu, người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng 
Anh: "Đứng yên, không tao bắn.” 


Trác Mộc Cường Ba không khỏi luống cuống, rốt cuộc là tầng này có bao nhiêu tên du kích vậu. 
Bọn họ xoay người qua, liền trông thấy Gonzales đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình 
trông như trái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. 


"Là mày, mày là thằng người Trung Quốc ấy, Thác Mộc Tượng! " Trác Mộc Cường Ba chưa từng 
gặp Gonzales lần nào, bị hắn gọi tên thì lấu làm kinh ngạc, liền hỏi: "Sao lại biết tên tôi? " 


Gonzales cười gằn, chỉ chỉ nòng súng, nói: "Nói ít thôi, mở ba lô ral " Hắn đã thấy Trác Mộc 
Cường Ba và Đường Mẫn đeo hai cái ba lô to tướng, chắc mấm bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. 
Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích 
này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Gonzales như lập tức nhìn thấu, giương súng lên bắn 
chỉ thiên một loạt đạn, làm Đường Mẫn và Vương Hựu cùng kêu rú lên, ba người còn lại cũng 
rụt đầu theo phản xạ tự nhiên. Gonzales nói: "Mày, mày, cả mày nữa, ném ba lô xuống đất, tất 
cả lùi lại hết cho ta, đừng có mà giở trò trước mặt thằng này." Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép 
trên lưng Vương Hựu hắn cũng không chịu bỏ qua. 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ tên béo này lại ranh mãnh như vậy, song trước họng súng của 
hắn, ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất, sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước, đứng 
dựa lưng vào huyết trì. Gonzales vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa cần thận mở ba lô Trác 
Mộc Cường Ba đeo ra, lục lọi một lúc, thấy bên trong toàn là thiết bị giám trắc không khí, máu 
giám trắc thủy văn, dâu an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận bừng bừng nói: "Toàn những thứ 
vứt đi! " 


Y lại hung hăng mở cái ba lô Đường Mẫn đeo ra, kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng 


Trang 523/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hỏi: "Tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm đó cơ mà, chúng mày, chúng mày bò 
bên trong ấy ra, tại sao lại không có thứ gì? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết? " 


Nhìn vẻ mặt Gonzales năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Vương Hựu 
chế giễu: "Bên trong mà có thứ gì chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy. Mộ thất trong ấu sớm đã bị 
người ta vơ vét sạch sẽ rồi, bâu giờ ngoài một cỗ quan tài ra, chẳng còn gì sất. " 


Trác Mộc Cường Ba định ngăn Vương Hựu, không để anh ta chọc giận tên du kích có vũ khí 
trong tay này, chẳng ngờ Vương Hựu lên tiếng bất ngờ lại còn nói nhanh nữa. Quả nhiên, sắc 
mặt Gonzales vụt biến đổi, thoạt đầu lầm bẩm: "Bên trong không có gì hết? Bị trộm sạch rồi? 
Hắn lừa tao! Hắn lại dám lừa tao chứ! " Sau đó hắn đanh mặt, cuối cùng giẫm giẫãm lên ba lô leo 
núi của Vương Hựu mấy cái. Cái ba lô xẹp lép ấy không phải mở ra, chỉ cần đụng vào là biết 
ngay bên trong chẳng có cái gì rồi. Gonzales bỗng dưng phát cuồng, rút dao săn ra đâm loạn xạ 
vào cái ba lô của Vương Hựu, hét: "Tao phải giết chúng mày! Tao phải giết chúng mày! ”" đồng 
thời giương súng lên bắn loạn xạ. 


Năm người vội hoảng hốt chạy dạt ra. Trác Mộc Cường Ba chộp được vật gì đó, theo bản năng, 
ném luôn về phía Gonzales. Té ra là đầu lâu của một tên du kích bị Soares bỏ đi không dùng 
đến. Cái đầu này do chính tau Gonzales đã cắt. Gonzales nhất thời đầu óc hoảng loạn, đánh rơi 
cả súng, đang định nhặt lên, nhưng lạt ma Á La đã không cho hắn cơ hội đó, đá bay một khúc 
xương tới, kế đó phi thân lao vút vào, đá văng thân thể béo ung ủng củng Gonzales. Gonzales 
lăn lốc mấy vòng, vội lẩn sang một bên ẩn náu. Diện tích đại sảnh này rất lớn, muốn nhanh 
chóng tìm ra hắn cũng thật không dễ dàng chút nào. Trác Mộc Cường Ba nhấc ba lô lên vai nói: 
"Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã, chúng ta không có thứ hắn muốn đâu." Kế đó gã lại lớn 
tiếng nói, "Này, chúng tôi không có thứ anh muốn, đừng gây phiền phức nữa, chúng tôi chỉ 
muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh thôi! " 


Ở phía sau, giáo sư Phương Tân đang lên lớp cho Vương Hựu một bài: "Đáng lẽ anh không nên 
nói vậy với hắn, lần sau gặp phải chuyện gì, anh TÁ, lên tiếng nữa, để chúng tôi giải quyết, 
OK? " Vương Hựu khàn khàn giọng nói: "Tôi biết rồi” 


Lạt ma Á La nói: "Đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, để tôi dẫn mọi người đi xem các trụ ở vách 
tường kia có gì lạ." 


Đợi cho năm người đi hẳn, Gonzales mới từ bóng tối bước ra, bất chấp tất cả, hai chân hắn 
chụm lại, dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà lạt ma À La mở ra. 


Năm người do lạt ma Á La dẫn đầu đi tới góc tường. Ở đâu toàn là những trụ đá hơi cong cong 
hướng lên trên mô phỏng xương sườn của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói: "Ở đây 
có khía lõm vào này, có phát hiện ra không, hai bên cột đá đều có khía lõm vào đấy." 


Trác Mộc Cường Ba sờ sờ vào những đường khía: "Như vậy nghĩa là sao? ” 


Giáo sư Phương Tân chợt kêu lên: "Tôi hiểu rồi, có biết giường gỗ trước đóng thế nào không? 
Hai mảnh gỗ, ở giữa đục khía, sau đó hai đầu thanh gỗ gá vót thành hình chêm, nhét vào. Nếu 
chúng ta kiếm được vài thứ đồ vật dài chừng một mét, gác vào trong các rãnh, như vậy, như vậu 
thì thành một cái thang treo rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng kiếm đâu ra những đồ vật dài một mét ấy bây giờ? Hơn nữa, 


Trang 524/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


các trụ đá này đều có thể gá vào được, rốt cuộc ở đâu mới là lối ra đây? " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không, không phải vậu. Trong những rãnh này có chốt gá sẵn, ấn xuống 
nó lại bật lên, đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như ấn một quả bóng da xuống 
nước ấu, dù đè sâu thế nào nó cũng tự nổi lên. Kỹ thuật nàu dùng để tạo một loại lẫu di động 
đơn hướng, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào với mọi người cho dễ hiểu nào. Đúng rồi, hồi 
trước trên các đồng hồ cơ, có một kết cấu rãnh chốt, không biết mọi người có biết không." 


Ngoài Đường Mẫn, ba người còn lại đều tỏ ú đã hiểu. Lạt ma Á La nói: "Loại rãnh đá này, hoạt 
động cùng một nguyên lú với rãnh của đồng hồ cơ, giống như còng tay vậy, có thể ấn vào, 
nhưng lại không thể rút ngược ra, như vậu, sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất 
cho thang treo gắn trên đó. Nói cách khác, thang treo phía trên của tẳng này sẽ tự di động, chứ 
không đứng vên một chỗ. " 


"Tự di động? " Trác Mộc Cường Ba không thể nào hiểu nổi. 


Lạt ma Á La đáp: "Những rãnh đá này dường như là đường rau, còn thang treo thì giống như xe 
lửa, mãi mãi chuyển theo một hướng cậu hiểu chưa? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Còn động lực ở đâu? Có động lực gì đầu nó tiến lên không? " 


"Có chứ." Lạt ma Á La nói: "Nước xối từ trên tầng đỉnh xuống, chênh lệch chiều cao thắng đứng 
lên tới mấy trăm mét, có thể cung cấp đủ động năng, hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ cạn 
kiệt." 


Trác Mộc Cường Ba kêu: "Không thể tin nổi, đâu đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao? " 


Giáo sư Phương Tân chợt lên tiếng: "Nói nhiều như vậy, giờ chúng ta biết tìm chỗ thang treo 
hiện ra ở đâu bây giờ? ” 


Lạt ma Á La đáp: "Chú ý ở góc tường, muốn xuất hiện được thang treo, góc tường nhất định 
phải có khe hở, hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa. Thông thường loại thang treo này sẽ 
đồng bộ với thời gian, tôi nghĩ, chúng ta cứ đi về phía Nam, chắc là sẽ phát hiện thôi." 


Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách huyết trì ba gian về phía 
Nam. Thang treo toàn là những khúc xương gác vào giữa các trụ đá, quả nhiên đúng như lạt ma 
Á La nói, đang chảm chậm dịch chuyển lên trên với tốc độ mà mắt thường không dễ gì nhận ra 
được. Lúc năm người họ tới nơi, phần đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Trác Mộc 
Cường Ba vừa nhìn ra đã lập tức hiểu, lạt ma Á La nói lâu như vậy, thì ra nguyên lý hoạt động 
của thang treo này giống như băng chuyên, chỉ có điều là từ phương ngang chuyển thành 
phương thẳng đứng mà thôi. 


Lạt ma Á La nằm lấy thang treo, nghiêng đầu nói: "Khi nó người giữ lại, sức nặng của cơ thể sẽ 
làm cả hệ thống ngừng vận động, sau khi treo lên rồi, thang treo sẽ lại tiếp tục chảm chậm 
chuuển động. Đây, chính là trí tuệ của người xưa." Nói đoạn, ông dẫn đầu trèo lên. Giáo sư 
Phương Tân sợ lạt ma Á La rơi xuống, vội vàng lên theo sau. Đường Mẫn ở giữa. Vương Hựu 
theo sau. Trác Mộc Cường Ba là người cuối cùng leo lên thang treo. 


Lúc lên được chừng hai ba chục mét, trong cái ba lô bị thủng của Vương Hựu rơi ra một vật tròn 
tròn. Trác Mộc Cường Ba nhanh tay nhanh mắt, một tay bám thang, một tay bắt lấy, đưa mắt 


Trang 525/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhìn thử, thì ra là một cái gương đồng nhỏ, trông còn rất mới. Gã gọi Vương Hựu: "Này, đồ của 
anh rơi ra này." Vương Hựu ngoảnh đầu xuống, đón chiếc gương đồng trong tay Trác Mộc 
Cường Ba, nhét bừa vào túi áo, khàn khàn giọng nói: "Cám ơn." Trác Mộc Cường Ba thoáng 
liếc thấy mặt sau tấm gương đồng hình như có khắc tiếng Tạng, bèn hỏi: "Lấy ở đâu ra thế? " 


Vương Hựu đáp: tố) mua trong một chợ đồ thủ công ở Bogata, lúc ấy đã đến giờ xuất phát rồi 
nên bỏ luôn trong ba lô." Trác Mộc Cường Ba không hỏi gì thêm nữa. Gã cũng biết, gương đồng 
như vậy bây giờ đào được rất nhiều. Không chỉ ở Trung Quốc, mà các quốc gia lân cận Trung 
Quốc cũng có. Giá thị trường không cao lắm. Hơn nữa chiếc gương đồng này còn khá mới, có 
thể là do người đời sau làm giả cũng nên. 


Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung. Từ đâu trở đi hành trình bất ngờ trở nên thuận lợi, 
cuốn số ghi chép của Pieri dẫn đây đủ hơn, số lượng bẫy rập và diện tích địa cung không ngừng 
thu nhỏ lại. Từ tầng ba trở đi thì Vương Hựu lại càng quen đường thuộc lối, đi trước dẫn đầu. 
Theo như anh ta nói, tâng một tảng hai hoàn toàn không có cạm bẫy gì hết, có thể dễ dàng đi 
thẳng lên trên. Dọc đường giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La hỏi han Vương Hựu rất nhiều. 
Anh chàng họ Vương phát âm không suôn sẻ lắm, nhưng để xóa bỏ mối hiểm nghi của những 
người này, đành nhất nhất trả lời, kể đại khái từ đầu chí cuối về chuyến du hành trong rừng 
nguyên sinh này một lượt. 


Anh ta vốn là tổng giám đốc một công tụ phát triển địa ốc, xưa nay rất thích thàm hiểm. Mới 
đầu mọi người thường vào một trang web chuyên về du lịch phượt, chỉ gửi thư mời qua mạng. 
Hành trình lần này là do một người Trung Quốc tên là Khải Đặc đề xướng, mục đích là băng qua 
khu rừng nguyên sinh nguyên vẹn cuối cùng ở Nam Mỹ. Các việc báo danh trên mạng, kú hợp 
đồng và lập di chúc, tất cả đều được thực hiện theo quy củ thông thường của các đoàn thám 
hiểm tự túc kinh phí. Sau đó cả đoàn ước định thời gian, từ khắp nơi trên thế giới tụ tập vẻ 
Bogota. Anh ta và Khải Đặc là hai người Trung Quốc, Rickụ là Hoa kiều Singapore, Sasaki là 
người Nhật Bản. Bốn bọn họ cùng ngồi một con thuyền nhỏ, lúc gặp phải đám du kích, không 
hiểu đã làm chuyện gì mà chọc giận bọn chúng, kết quả là phải bỏ chạy thục mạng, thuyền của 
họ đã lạc mất cả đoàn. Sau đó lại trải qua vô số những chuyện hung hiểm giống như bọn Trác 
Mộc Cường Ba đã gặp phải, cuối cùng thì tới được di tích này. Bọn họ vào trong từ lối thần miếu 
trên đỉnh kim tự tháp, hai tầng trên không có cạm bẫy gì, nhưng đến tầng thứ ba thì đột nhiên 
đụng phải chốt bẫu, luống cuống chân tau không biết phải làm sao, đang định ra khỏi kim tự 
tháp thì anh ta vì tò mò mà rơi vào cái hố ở tầng ba, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, anh ta 
liền phát hiện ra mình đang ở trong một hang động tối om như mực, đã tìm kiếm khắp nơi mà 
không làm sao tìm được lối ra, cuối cùng phát hiện ra khe đá có ánh sáng, cũng đã dùng hết 
cách mà không mở được cửa đá. Ban đầu Vương Hựu còn có chút hi vọng những người đi cùng 
sẽ tìm thấy mình, kết quả chờ suốt một ngàu một đêm, nước và thức ăn đều đã hết sạch, cổ 
họng gào thét đến khản đi, mà trước sau cũng không ai trả lời. Anh ta đã ngỡ mình sẽ bị chết 
trong cái hang tối ấu, đang mơ mơ hồ hồ thiếp đi thì bị tiếng động rầm rầm làm cho giật bắn 
mình tỉnh lại, cuối cùng trông thấu bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba. 


Như Vương Hựu kể, anh ta đến sớm hơn mấy người bọn giáo sư Phương Tân một ngày. Nhân 
đó, giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại những chuyện đã gặp phải. Lúc ở 
dưới kim tự tháp, mỗi giâu mỗi phút họ đều phải hoảng loạn chạy trốn, quả thật chưa lúc nào có 
cơ hội để kể lại hành trình của mình. Trong cơn lũ, giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bị lạc 
mất lạt ma Á La và Ngải Lực Khắc, sau đó, giáo sư Phương Tân phải để lại kú hiệu ở gần thạch 


Trang 526/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trận. Kết quả là vừa để lại kú hiệu xong, cả hai liền bị thổ dân ăn thịt người phát hiện, phải chạu 
thục mạng trong rừng một trận, mãi tới khi đám thổ dân bị một tổ du kích thu hút sự chú ý mới 
thoát khỏi truy đuổi, lại đi trong rừng mất hai ngày, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà tới 
được Bạch thành. Bọn họ cũng bị kờ tích này thu hút cả tâm trí. Sau đó hai người vào một gian 
nhà trong thành nghỉ một đêm, hôm sau tỉnh lại, thì gặp bọn Trác Mộc Cường Ba và quân du 
kích chạy tới. 


Trong lúc nói chuyện, bọn họ không ngờ đã lần lượt tìm thấu thi thể của Khải Đặc và Sasaki 
trong đám thây cốt tàn khuyết của quân du kích. Cả hai bị dã thú cắn cho nát bấy người, đầu 
mặt tau chân đều không còn nguyên vẹn. Vương Hựu cố nén đau thương thu nhặt di vật của họ 
vào ba lô, định sau này sẽ trao lại cho người thân. Năm người lại tiếp tục đi lên, trong lòng cảm 
thấy hết sức nặng nề, bởi dù có ra khỏi được kim tự tháp này, trong rừng rậm mênh mông như 
thế, họ không biết sẽ còn phải làm gì đây. Trác Mộc Cường Ba không nhịn nổi ngoác miệng 
chửi Lữ Cánh Nam, bảo đáng lẽ nên để cô tự thưởng thức và cảm nhận chuyến đi nguy hiểm 
nàu mới phải. Giáo sư Phương Tân cũng mở miệng, cơ hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối 
cùng ghìm lại được. 


Soares chán nản cực độ, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa như đột ngột bị hạ 
đường huyết vậy. Y đã vào tất cả các miệng hang, thảy đều không có gì, vật sống, xương cốt, 
hoặc những mảnh xác không lành lặn bị động vật ăn còn thừa lại, vật bài tiết, trong hang không 
có gì hết. y nhiếc mắng bản thân mình quá ngu dốt, biết rõ là không thể hoàn toàn tin vào 
những gì người đó nói, nhưng tại sao v lại không thể kiểm chế được mà cứ tín nhiệm hắn cơ 
chứ? Vất vả cực nhọc kiếm được chìa khóa, suýt chút nữa còn chết dưới mũi giáo của bọn thổ 
dân ăn thịt người, vậy mà kết quả chẳng có chút ý nghĩa gì, công toi một bận. Y ôm trong lòng 
ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng ởi ra nội sảnh, liền trông thấu thân thể mập ú của Gonzales đang 
bò toài ra trên nắp quan tài đá, trông chẳng khác gì một con sâu rau núc ních đang ra sức trèo 
lên một chiếc lá cây, nhưng chiếc lá ấy lại không chịu được trọng lượng của nó, cứ rung rinh 
chực rụng, nhìn thật vô cùng hài hước. 


Gonzales ngoảnh đầu lại, trông thấy Soares, liền nghiến răng kèn kẹt hỏi: "Bên trong chẳng có 
thứ gì cả! Ông đã biết trước rồi đúng không? Tại sao lại gạt tôi! Tại sao lại gạt tôi! " 


Soares hoàn toàn có thể chối, nhưng lúc này tâm trạng ụ đang cực kỳ tồi tệ, lời ra đến cửa 
miệng rồi lại đột nhiên biến đổi: "Đúng vậy, tao lừa mày đấu, vậy thì sao! Tự mày ngu xuẩn thôi, 
còn trách ai được nữ! Cái đồ đầu lợn! " 


"Được lắm! " Gonzales lăn từ trên tấm đá xuống, nhìn cánh cửa hình khung xương mới chỉ hé ra 
một khe nhỏ và đường hầm không lớn lắm kia, cảm súng lên gần giọng nói: "Ở đây, mày không 
thể gọi lũ động vật ấy đến đúng không, tao muốn... phân thâu mày ral " Hăn chuẩn bị bắn tàn 
phế tứ chi Soares trước, sau đó từ từ giày vò ụ, hòng phát tiết phần nào mối hận bị ép phải làm 
tên đồ tổ. 


Sống sót trở về 


Roman, serif; 13.5pt†; mso-ansi-language: DE" lang=DE>Chẳng ngờ tiếng súng vừa nổ vang, 
Soares đã lăn xuống đất, không hiểu rút đâu ra một sợi roi dài, từ khoảng cách mười hai mét 
vung tau quật một phát, đầu roi lập tức quấn lấy khẩu súng trong tay Gonzales, giật mạnh một 
cú, hất văng ra xa đằng xa, kế đó là hết roi nàu đến roi khác quật xuống cơ thể phì nộn của 


Trang 527/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Gonzales không chút thương tiếc, đánh cho tên béo phải gào thét thảm thiết. Cuối cùng, Soares 
quấn sợi roi vào cổ Gonzales, kéo hắn lại gần, rồi đập mạnh cho hôn mê bất tỉnh, ném vào bên 
trong cánh cửa tam giác, lạnh lùng nói: "Mày không nên chọc giận tao vào những lúc thế này 
mới phải, cho dù không có động vật, thằng béo chết tiệt màu cũng không đáng để tao coi vào 
mắt đâu. Cho mày thành một phần của địa cung ”* Puch này vậy! " 


Soares gạt chốt trên cửa đá, đấu cánh cửa hình tam giác trở lại chỗ cũ. Cơ quan trên cánh cửa 
này đã không thể tái sử dụng được nữa, cửa đóng lại, thì sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn 
cánh cửa đang chầm chậm khép chặt, Soares nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. "Tầng ba hình 
như có chỗ bị người ta phá hoại rồi, vẫn còn kẻ nào khác muốn vào đây hay sao, mình phải lên 
đó xem mới được." Soares cúi đầu ủ rũ thầm tính toán, song lại chẳng có chút nhiệt tình hăng 
hái nào. Đúng lúc này bỗng nghe "bộp" một tiếng, có thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đất. Soares 
ngước nhìn về phía cánh cửa hình tam giác, thứ đó chính là rơi từ trên đỉnh nhọn của tam giác 
xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không dịch chuyển ra, nếu không có người đóng 
cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không rơi xuống, không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo đến 
nhường ấy. Soares nhặt nó lên, phủi bụi đất bám trên bề mặt, thì ra một mảnh da thú đã được 
xử lý bằng phương pháp đặc biệt, trông có vẻ rất chắc chắn. Soares cần thận quan sát tấm da 
thú thật kỹ lưỡng, "Đây... đâu... nơi được vẽ trên tấm bản đồ nàu... hình như là Trung Quốc mài 


H 


Lại đi thêm một lúc lâu nữa, dưới sự chỉ dẫn trong cuốn số ghi chép của ông Pieri, năm người 
nấp trong một không gian kín ở tầng hai, tránh được đoàn quân dơi về ổ, sau đó lại tiếp tục lên 
trên, cuối cùng, cũng trông thấy cánh cửa lớn thông ra phía ánh sáng. Không hiểu tại sao, mọi 
người đều không hề vui mừng hớn hở. Giáo sư Phương Tân hỏi Vương Hựu: "Sau khi ra ngoài 
anh tính thế nào, đi với chúng tôi hay là..." "Đương nhiên là đi cùng mọi người rồi." Vương Hựu 
không nghĩ ngợi gì đã trả lời luôn, anh ta hiểu rất rõ, ở một nơi thế này, đơn thương độc mã 
cũng gần như đồng nghĩa với cái chết. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nhưng tôi phải nói cho anh biết một điều, cả chúng tôi cũng không 
hề tự tin có thể ra khỏi khu rừng nàu, mà khả năng lớn nhất chính là, mọi người chết chung một 
chẽ." Điều giáo sư Phương Tân vừa nói, cũng chính là điều mỗi người đang nghĩ trong đầu. Mọi 
người đều bị hoàn cảnh bức bách trong rừng mà chạy tới nơi đây, không có thức ăn cũng chẳng 
có phương hướng, không ai biết cánh rừng này là ở đâu, muốn ra khỏi chốn này không dễ, trừ 
phi xuất hiện kỳ tích. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cả năm người đều không thể nào 
mừng vui cho nổi. 


Vương Hựu nói: "Tôi biết chứ, nhóm phượt bọn tôi, mỗi lần tổ chức đoàn thám hiểm, trước khi 
xuất phát đều phải kú tên trong bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chúc, tâm lý chúng tôi đều 
đã được chuẩn bị. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất khó khăn nhất chúng ta cũng đã vượt qua, sẽ 
không có thứ gì có thể cản bước chân cầu sinh của chúng ta nữa đâu." Một câu nói này có tác 
dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu một hơi, nói: "Nếu anh đã nghĩ như vậu, chúng 
ta đi thôi." Nói đoạn, ông ưỡn ngực bước về phía cánh cửa sáng người kia. 


Ánh dương lại một lần nữa tưới tắm cho mặt đất, không khí vẫn thanh tân khôn tả, năm con 
người mệt mỏi rã rời, quần áo rách rưới đứng lên đỉnh kim tự tháp, tay nắm chặt tau, vai kể sát 
vai, kiêu ngạo nhìn vầng dương mới lên. Bạch thành, đang ở dưới gót chân họ. Mặt đất mênh 
mang, cũng đang ở dưới chân họ. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi tòa cung điện ngầm dưới lòng đất 
ấu, đi ra từ tầng sâu nhất của chốn Âm tụ, bước ra từ vô số khảo nghiệm của sự sống và cái chết. 


Trang 528/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau đây, bất kể là đối diện với khảo nghiệm gì, trải qua nguy nan hiểm trở thế nào, bọn họ cũng 
thản nhiên tiếp nhận. Địa ngục đã từng cho họ biết một điều: sinh mạng, vĩnh viễn không bao 
giờ cúi đầu. 


Khi họ đứng trên đỉnh kim tự tháp, kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Cả năm người đều nhìn thấy rất 
rõ, trên quảng trường lớn đối diện với kim tự tháp có ba chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn, 
lặng lẽ khoan thai chờ đợi, tựa hồ như đang long trọng hoan nghênh họ trở về. "Trực thăng..." 
Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy không thể khống chế nổi mình, chỉ thốt lên hai chữ ấy, 
nước mắt đã lã chã rơi trên gương mặt từng trải bao bể dâu dâu bể. Đường Mẫn thấy sống mũi 
cay cay, nước mắt liền như những hạt châu đứt dây rơi xuống thánh thót. 


Trong mắt lạt ma Á La cũng long lanh ánh lệ. Vương Hựu khóc òa lên, Trác Mộc Cường Ba 
nghẹn ngào thốn thức. Khoảng khắc ấy, bọn họ mặc cho nước mắt thỏa sức rơi xuống, thật lòng 
chỉ muốn trở lại thời thơ trẻ mà khóc òa lên. Không phải họ không dũng cảm, cũng càng không 
phải họ không đủ kiên cường, mà chỉ là tâm trạng kích động lúc ấu không thể nào biểu đạt nổi, 
ngoại trừ nước mắt ra, quả thật không còn thứ gì có thể xoa dịu được tâm tình của năm người họ 
trong thời khắc ấu. 


Một góc tầng thứ ba của địa cung, ở đây đã bị người ta đào bới khoét một cái lỗ lớn, nên nói là 
vết tích của một vụ nổ nhân tạo để lại thì đúng hơn. Merkin mặt mũi sẩm sì, cứ đi đi lại lại bên 
trên miệng hố, sau lưng y là một đường ống dẫn dầu cỡ lớn đã lắp ráp xong và mấy chiếc xe 
điện, một số công nhân kỹ sư của bên thi công đang bận rộn chạy qua chạy lại. Khi Max hăng 
hái chạy tới báo cáo với ông chủ rằng đã sắp xếp ổn thỏa, không ngờ lại ăn ngay một trận chửi 
rát màu rát mặt: "Mày là thằng ngu xuẩn, tốn bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu thời gian như vậy, 
vậy mà chẳng tìm hiểu được chút gì. Chỉ cần mày nghe ngóng được một chút tin tức thì tao đã 
biết ngay chỗ này chính là nơi chúng tao đã đến đây một lần rồi. Chỗ này còn cái đếch gì mà 
xem nữa chứ? Màu xem chỗ kia, đấu, còn chỗ kia nữa, chẳng lẽ tao chưa kể với màu bao giờ 
chắc! Tao thường kể với mày về nơi nàu, chẳng lẽ mày không có chút ấn tượng nào hả? Ôi trời, 
đầu mày làm bằng cái gì thế? Lãng phí thời gian sức lực của taol Ngu xuấn| " 


Max run rấu lẩu bẩy, không dám cãi lại câu nào. Thật không ngờ nơi này lại chính là tòa kim tự 
tháp Maya hung hiểm mà ông chủ thường hay nhắc tới, khó khăn lắm mới có được giấy phép 
thông hành, thế mà lại chẳng được tích sự gì. 


"Bala, Balal " Kỹ thuật viên bên trong hét ầm ï. Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp. 
Mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên, bên trong cũng có giọng nói lạnh lùng cất lên, đối 
phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi: "Bên ngoài là ai vậy? Tổ chức Cách Mạng Thánh 
chiến à? " 


Merkin bảo với teen chỉ huy: "Không cần lo lắng, người của mình." Đoạn liền cao giọng nói: 
Hj Hj 
Soaresl 


Một người có bộ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng bước ra từ kim tự tháp, đích thị là 
Soaresl " Merkin ôm thật chặt rồi hỏi: "Không phải anh theo dõi bọn chúng à? Sao lại ở đây? " 


Soares đáp: "Chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. " 


Merkin ngạc nhiên: "Ủa, vậu sao? Chúng còn hành động được không? " 


Trang 529/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Yên tâm, tôi để lại đỏ cho chúng rồi." Soares đưa mắt nhìn xung quanh, nói: "Rời khỏi đâu 
trước đã, tôi có thứ này hay lắm." 


Tên chỉ huy vội cất tiếng: "Này, ông không thể rời khỏi đây được, phải để chúng tôi kiểm tra 
đã." Soares xòe rộng hai tay nói: "Cứ tự nhiên." 


Gonzales mơ màng bò dậy trong bóng tối mịt mùng, đưa tay sờ sờ lên cái đầu vẫn còn đau như 
búa bổ của mình: "Đây là chỗ nào vậy? Khốn kiếp! Lại còn bỏ tao vào đây nữal Có ai không! Có 
ai không! " Hắn bắt đầu ngoác họng ra kêu gào. 


Xung quanh không có một làn gió nhẹ, cũng không có chút ánh sáng nào, tiếng kêu của 
Gonzales vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối. Hắn hoang mang bước đi mấy bước, 
chợt đá phải thứ gì đó, thò tay lần thử, thì ra là một chiếc đèn pin không hiểu ai đánh rơi trong 
này. Hắn bật đèn lên, vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt, dưới ánh đèn, Gonzales bắt đầu nhìn 
rõ được hoàn cảnh xung quanh mình, hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Gonzales bổ tới chỗ 
cánh cửa hình tam giác đóng im ỉm, lớn tiếng chửi mắng: "Khốn kiếp, khốn kiếp, thả tao ral 
Khốn kiếp, khốn kiếp! " 


Một cơn gió sặc mùi tanh thối thổi tới, Gonzales cảm thấy không ổn lắm, vội quay đầu lại, chỉ 
thấy trong hang động tối tăm khổng lỗ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng, chúng dịch chuyển, 
càng lúc càng lớn dần, ánh lên sắc vàng nhạt, tựa như có người đang dùng cây sào tre rất cao 
treo hai ngọn đèn lồng đang ởi tới vậy. Gonzales trợn trừng mắt nhìn đốm sáng đang nhanh 
chóng tiến lại gần mình, cơ hồ không dám tin đây là sự thật, hoang mang không biết phải làm 
sao. Cuối cùng, khi nhìn thấu chân tướng của hai ngọn đèn lồng kia, tên béo đã dùng hết sức lực 
toàn thân phát ra có tiếng kêu có âm độ cao nhất từ thuở hắn lọt lòng tới giò, kế đó, hắn bất 
chấp tất cả mà ấn nút kích hoạt đống thuốc nổ quấn quanh người! Ánh lửa lóe lên trong bóng 
đêm tăm tối, khí áp nén lại cực độ, rồi cuồng loạn bùng ra xung quanh, luồng sức mạnh đánh 
bật cánh cửa hình tam giác, đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lô, kế đó dễ dàng 
biến cả tầng địa ngục thứ năm này thành bình địa, biến mọi vật chạm phải nó nát vụn thành bột! 
Dầu mỏ ở tảng dưới cùng cũng bị kích dẫn tạo ra phản ứng dây chuyển, những tiếng nổ lớn vang 
lên liên tiếp, tựa hồ như muốn lộn phộc tất cả cả mọi thứ lên! 


Năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thăng. Cả ba chiếc đều không hề hư hại chút 
nào. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay vẫn còn đủ cả nước lẫn đồ ăn. 
Trác Mộc Cường Ba kiểm tra bình xăng máy bay, nói: Đều có bình xăng đôi, bay cả ngàu cũng 
không vấn đề gì." 


Họ mang hết vật phẩm tập trung lên một chiếc trực thăng, đổ đầu bình xăng. Sau đó Trác Mộc 
Cường Ba chảm chậm kéo cần điều khiển, một loạt tiếng "tạch tạch tạch" vang lên mang tới cho 
cả năm người niền hụ vọng vô cùng vô tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp. 
Từ trên cao giáo sư Phương Tân lấu máy quay ghi lại toàn bộ quang cảnh Bạch thành. Vừa lúc 
ấu một tiếng nổ khủng khiếp vang lên dưới lòng đất, kim tự tháp dần chìm xuống, đất vụn và bụi 
cát mù mịt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một sắc xám mông lung mờ mịt. Giáo sư 
Phương Tân tiếc nuối than: "Chúng cho nổ kim tự tháp rồi, ai lại làm vậy nhỉ, đây rõ ràng là 
phạm tội mà.” 


Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên, lưỡi lửa mang theo dầu 
bốc cao mấy chục mét, chỉ thoắt cái cả tòa thành khổng lỏ đã bốc lửa phừng phừng. Năm người 


Trang 530/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhìn tro tàn khỏi tỏa bên dưới, cảm giác tựa hồ như vừa trải qua một giấc Nam Rha. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Bạch thành, nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hồn 
lần cuối cùng, rồi nói: "Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, giữ nó lại trong hồi ức thì 
vẫn tốt hơn. Đi được chưa, thầu giáo? " Trực thăng bắt đầu lên cao, rời xa Bạch thành, thẳng 
tiến về phía mặt trời. 


Soares để đám người kia kiểm tra xong, liền cùng Merkin ngồi lên xe điện rời đi. Không được 
bao xa, đột nhiên chiếc xe điện rung lên, tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao rồi lại rơi bịch 
xuống đất. Merkin hỏi: "Động đất hả? " 


Soares vội hét: "Chó chết, thằng béo kia đã cho nổ mìn. Mau rời khỏi đây, chỗ này sắp sập hết 
rồi! " Y nhảy xuống khỏi xe điện, lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm. 


Trực thăng bay về phía Bắc, dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích, song không 
gặp phải cản trở gì. Sau cùng họ dừng lại ở một nơi gọi là Boue, rốt cuộc cũng đã trở về thành 
thị văn minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam, nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới Saint Marw. 
Vương Hựu tạm biệt bọn Trác Mộc Cường Ba, lên đường về nước luôn. 


Trên một con đèo cách Bạch thành không xa lắm, Merkin và Soares lặng lẽ nhìn tòa thành 
hùng vĩ nay đã biến thành biển lửa. Max khúm núm đứng sau lưng hai người. Nếu vừa rồi chỉ đi 
chậm mười phút, bọn họ cũng sẽ giống như đám công nhân thi công kia, chôn thây nơi biển lửa. 
Cả ba đều biết rõ, lửa sẽ còn tiếp tục cháu nữa, chính phủ sẽ không hỏi tới đây, quân du kích 
cũng mặc kệ không lo, nếu như có người quan tâm đến, e là chỉ có đám thổ dân ăn thịt người 
như đang gặp phải ngày tận thế kia là cùng. Nghe Soares kể lại toàn bộ những việc đã trải qua, 
Merkin vỡ lẽ thốt: “Thì ra là Gonzales." 


Soares hỏi: "Sao vậy, anh biết hắn à? " 


Merkin gật đầu: "Ưm, hồi trước có qua lại. Có điều không sao cả, hắn cũng không còn được việc 
gì nữa rồi. " 


Soares lại nói: "Hà, Bạch thành đã không còn tồn tại nữa rồi, có còn nhớ tình cảnh của chúng ta 
khi tới đây lần đầu tiên không? " 


Merkin gật đầu: "Cả đời nàu cũng khó mà quên được, mặc dù đã tổn thất bọn thằng Nam Tước, 
nhưng lúc ấy đội chúng ta còn hoàn thiện lắm, đâu có giống bây giờ." 


Soares sực nhớ ra gì đó: "Phải rồi, tôi hỏi anh, chuyện này... tôi đang nói tới chuyện Bạc Ba La 
thần miếu, ngoài tôi ra, anh không nói với ai khác chứ, đặc biệt là... người đó." 


Merkin giật mình thốt: "Anh muốn nói... Chồn." Soares vội xua tay ngăn v lại, tên của người đó 
cũng không thể nhắc đến được. Merkin lắc đầu: "Làm sao thế được! Tôi đã tìm đến anh, cũng có 
nghĩa là chắc chắn không muốn để người đó biết, bằng không, tôi đã không tìm đến anh rồi." 


Soares nói: "Anh biết vậy thì tốt, anh cũng biết rồi đấu, người đó xưa nay đều đòi chiếm phần 
lớn, nếu hắn biết được chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng không có mà gặm đâu. 


Merkin băn khoăn: "Sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này vậy? ” 


Soares trầm ngâm đáp: "Bởi vì có một số chuyện rất lạ, tên Trác Mộc Cường Ba lại có chìa khóa 


Trang 531/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mở cánh cửa cầm kụ, điểm này làm tôi lấy làm nghi hoặc." Y không có ý định nói với Merkin 
chuyện bọn Trác Mộc Cường Ba suứt chút nữa thì bị nước dìm chết, nhưng cơ quan bỗng nhiên 
bị mở ra, mà người mở chắc chắn không phải là ụ. 


Merkin nói: "Có lẽ là trùng hợp thôi, mặc dù thánh thạch của người Kukuer đã bị chúng ta lấy đi 
và sử dụng trên cửa đá rồi, nhưng cũng có khả năng bọn họ cướp được của một bộ lạc khác vẻ. 
Anh biết đấu, mấy cục đá đó cục nào chẳng giống cục nào, bọn ấu làm sao phân biệt được chứ. 
Phải rồi, nói đến Trác Mộc Cường Ba, đến giờ cách nhìn của anh đối với bọn chúng thế nào rồi? 


Hj 


Soares bực bội gắt: "Nói ra anh chớ giận, tôi chẳng có một chút lòng tin nào với đám ấy cả. Với 
thực lực như thế, có thể trèo lên đỉnh Tuyết sơn đã là cực hạn của chúng rồi, mong chúng tìm 
thấu Bạc Ba La thần miếu ư, hừ, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây đi. " 


Merkin nói: "Cũng làm gì đến nỗi tệ thế, chung quy chúng cũng băng được qua rừng Than Thở 
đến Bạch thành mà.” 


"Hừ, dựa vào chúng hải " Soares cười gằn nói: "Có cao thủ khác nữa. Lúc bọn chúng vừa đặt 
chân vào rừng Than Thở, đã gặp một tên tóc bạch kim, thằng cha này khá là lợi hại, hắn dẫn cả 
bọn tránh né những nơi nguy hiểm nhất, vòng qua hang ổ của những loài dã thú hung hiểm nhất 
mà mấy tên kia thì không hiểu đầu cua tai nheo gì, gần như là chúng đã tiến thẳng đến Bạch 
thành bằng con đường an toàn nhất đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi hỏi anh có người 
nào khác biết chuyện này hay không. Trong địa cung, tôi còn gặp phải một kẻ đáng sợ hơn nữa, 
mặc dù không biết là ai, nhưng hiểu biết của kẻ ấy về huyết trì thậm chí còn sâu sắc hơn cả 
người đó nữa.” 


"Ùm." Sắc mặt Merkin trở nên nghiêm trọng nói: "Đó nhất định là người của Mật tông Tâu 
Tạng. ` 


Soares hỏi: "Mật tông Tây Tạng? " 


Merkin gật đầu giải thích: "Khi tôi nghe người đó nhắc đến huyết trì lần đầu tiên, đã bắt đầu chú 
ý đến thứ này rồi, tôi nghĩ rằng, nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của y. Cuối cùng tôi cũng điều 
tra được, cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được phát hiện, thì ra là khai quật ở huyện Mặc 
Thoát, Tây Tạng vào năm 1915. Thứ này, là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu 
diệt." 


"O, vậy anh xem cái nà..." Soares lấy trong túi của Merkin ra một cuộn da, ban nãy v lợi dụng 
lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Merkin cũng biết, nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem. 


Cuộn da mở ra, phần mép chắc là biển, sau đó đại khái có một hình cong như ức gà, một đường 
màu đỏ nhạt chạy dọc theo xương ức gà về phía Tây, rồi chia ra làm ba, lần lượt kú hiệu bằng 
hình ảnh thác nước, tượng Phật và bộ xương, có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ li ti, thoạt 
nhìn giống Tạng văn nhưng nhìn kỹ lại thì hơi khác. Có điều, điểm khiến Merkin chú ý nhất, là 
kú hiệu kỳ quái ở góc bản đồ, phần trên giống như đầu trâu, phần dưới lại nối liền với một hình 
chữ Vạn ngược (L) 


Merkin kinh ngạc thốt lên: "Hả! Đây là... là bản đồ của Mật tông? " 


"Anh nói cái gì? Sao biết đây là bản đồ của Mật tông? " Soares đã xem tấm bản đồ nàu không 


Trang 532/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ một lần, nhưng trừ cảm giác giống Trung Quốc ra, y cũng không dám khẳng định đâu chính 
là bản đồ Trung Quốc. Vậy mà Merkin vừa thoáng nhìn đã ra ngay là bản đồ của Mật tông Tâu 
Tạng. Max cũng vội rướn đầu lên ngó một cái, có điều như vậy là chen vào giữa Merkin với 
Soares rồi, nhân lúc ông chủ còn chưa trừng mắt lên, hắn tự giác lùi về phía sau. 


Merkin chỉ tay vào bản đồ nói: "Kú hiệu nàu không phải văn tự Phật giáo, mà gọi là kú hiệu `ung 
trọng, kú hiệu cổ xưa nhất của Tâu Tạng, hiện nay mọi người đều cho rằng nó tượng trưng cho 
mặt trời. Còn ký hiệu trông giống chữ `Ê' trên đồng tiền nàu chắc là ký hiệu giản hóa biểu thị 
chó sói, cũng có thuyết bảo đây là ký hiệu giản hóa chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt chỉ Tâu 
Tạng mới có. Hai kú hiệu này từ thời kỳ Đồ đá cũ đã xuất hiện ở Tây Tạng rồi, có rất nhiều dấu 
vết về chúng trên các bức nham họa của người cổ đại. Khi hai kú hiệu này xuất hiện cùng một 
lúc, liền trở thành kú hiệu đặc hữu của phải Mật tông đã biến mất kia. Nghe nói đây là một loại 
kú hiệu tượng trưng tỉnh thần mà các giáo đồ Mật tông xăm lên mình." Thấy ánh mắt Soares lại 
toát lên vẻ hoài nghi, Merkin vội giải thích: "Tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này trong 
chuyến đi Tây Tạng lần trước thôi." Nói tới đâu, y chợt nhớ lại tình huống khi lần đầu tiên tiếp 
xúc với kú hiệu này... 


"Ông chủ, tìm thấu rồi, những trục quyển ấu được vận chuuển đến Lhasa ở Trung Quốc." 
"Ưm, trở về tổ quốc hả? Tốt lắm, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ đến Lhasa." 
"Vâng, ông chủ." 


"Vào Bố Đạt La cung rồi hả? Mày điều tra rõ chưa đấy? " Merkin đứng trên phố Barkhor 1, ngây 
ra nhìn những sạp hàng sặc sỡ màu mè bày ven đường trong suốt một phút liền. 


"Ông chủ, mặc xác cung với chẳng điện đi, không phải đang mở cửa đón khách hay sao? Chúng 
ta phái mấy thằng giả làm du khách vào trộm ra là được mà? " Max hiến kế. 


"Đồ ngu." Merkin trước mắt nhìn bức tường biên mã 2 đỏ rực của Đại Chiêu tự ở phía xa xa nói: 
"Mày định trộm đồ ở nơi thế này hay sao? Hừ, chỉ sợ vào đấy chưa kịp làm gì thì đã chết mẹ 
rồi." 


"Vậu, thứ đó vào Bố Đạt La cung thì chúng ta hết cách rồi sao? " Max lầm bẩm. 


Merkin thở dài nói: "Hà... ủa? Ánh mắt ụ đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng kỳ lạ thu 
hút. Thứ đó dường như là một món trang sức, nửa trên giống như đầu trâu, nửa dưới lại là một 
chữ thập. Merkin có cảm giác rất thân thuộc, liền nhặt mảnh kim loại lên khỏi đống hàng hóa 
bừa bãi trên sạp, hỏi: "Đây là cái gì vậy? Phần trên này không phải đầu lâu đúng không, là... kú 
hiệu con bọ cạp hả? ” 


"Không, không, không..." Anh chàng người Tạng bán đồ nghe hiểu xong, vội vàng nói: "Đây 
không phải bọ cạp, đây là sói... há cái miệng to..." Sợ Merkin không hiểu, anh chàng còn ngửa 
mặt lên trời bắt chước kiểu sói tru, rồi lại nói: "Há cái miệng to..." Hai tay anh ta giơ lên thành 
hình tượng sói há miệng, rồi lại bảo Merkin thò ngón tay vào trong cái miệng sói kia, bên trong 
quả nhiên có một hàng gai nhỏ, có điều đã mòn gần hết rồi; "Răng sói, răng soi..." anh chàng 
bán hàng người Tạng cứ lặp đi lặp lại. 


"Sói! " Merkin dường như bị thứ gì đó làm cho xúc động, không hỏi bao nhiêu tiền, mà lại hỏi: 
“Thứ này ở đâu ra vậy? " 


Trang 533/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Anh chàng người Tạng bán đồ nghe Merkin hỏi vậy, cho là muốn mua, vội vàng giới thiệu: 
"Cái vòng tau này là đồ tốt đó nha, cũng cổ ra phết đấy, ông xem này, thủ công..." 


Merkin chụp lấu cổ áo tròn của anh ta, gần giọng hỏi: "Tao không nói thủ công thủ kiếc gì cả, 
tao hỏi mày cái này ở đâu ra? ” 


Hành động này lập tức làm đám người Tạng quanh đó nổi giận, đã có mấy người Tạng bán hàng 
gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia vội dùng tiếng Tạng giải thích với mấy người buôn bán 
vài câu, mới làm cơn giạn của họ lắng xuống. Xong xuôi, anh ta làm bộ thần bí nói với Merkin: 
"Thứ này, nghe đâu là La Trát lấy được trên người một gã thần kinh không bình thường người 
Khang Ba, đương nhiên tôi cũng không được rõ lắm, nhưng mà đây chắc chắn là đồ tốt, ông 


TỊ 


xem... 


Nhìn Merkin trầm ngâm suy tư điều gì đó, Soares "hừ" khẽ một tiếng, đột nhiên rút tấm bản đồ 
da trong tau Merkin lại, quay đầu bỏ đi, nói vọng lại: "Xem ra, chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng 
lẫn nhau được rồi, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi nữa? " 


Merkin vội thanh minh: "Chuyện này thực sự là do tôi không nghĩ tới. Ngoài những điều tôi biết, 
cũng đều đã nói cho anh cả rồi. Phái Mật tông ấy tiêu vong từ rất sớm. Theo tôi biết thì từ trước 
khi Thổ Phồn bị diệt vong nó đã biến mất rồi. Thông tin tôi điều tra được chẳng qua chỉ là 
những thứ vụn vặt liên quan tới tông phái ấu mà thôi. Chuyện này, chúng ta cần phải hợp tác 
điều tra... Này! Anh đi đâu đấy? " 


Soares đáp: "Tôi đi nhận diện khuôn mặt! Nhất định phải tra ra lai lịch tên tóc bạch kim. Thằng 
đó thật sự rất đáng nghỉ! " 


Merkin hỏi: "Anh dựa vào gì mà khẳng định vậy? " 


Soares lắc đầu: "Tới lúc ấy anh sẽ tự biết. Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm nay rồi, tôi nhắc 
anh một lần nữa, đừng hụ vọng quá nhiều vào đám người ấu, bọn chúng không thể thành công 
được đâu, tự chúng ta làm đi." 


Merkin nhìn theo bóng lưng Soares, lầm bẩm nói: "Anh không hiểu được đâu." Y đưa tay nắm 
cổ áo mình, bên trong, dường như có thứ gì đó. Max nhắc nhỏ: "Ông chủ, Soares đã đi rồi, 
chúng ta cũng lên đường thôi. " 

Merkin gật gật đầu, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông, y mở máy, mới nghe một câu đã 
lớn tiếng quát: "Nói cái gì hả! " Sau khi gác máy, còn ngây ra một lúc lâu. Max thấy ông chủ 
của hắn cứ nhìn chằm chằm theo hướng Soares biến mất, thảm đoán thâm tư của Merkin: "Ông 
chủ, thằng cha Soares ấu thật cứng đầu cứng cổ, tôi thấu, cho hắn nếm mùi..." 


Hắn còn chưa dứt lời, Merkin đã tát cho một bạt tai nổ đom đóm mắt: "Mày là cái thằng ngu 
xuẩn! Loại người như mày, thành công chắng thấy đâu, mà thất bại thì liên tiếp! " Nói xong liền 
quay đầu bỏ đi thẳng, bên tai vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy: "Ông Merkin, 
thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông, người Trung Quốc mắc bệnh thần kinh ấy, đã 
qua đời lúc năm giờ ba muwoi phút sáng nay, nhờ ông thông báo với người nhà của anh ta đến 
xử lý mai táng." Merkin thảm nhủ: "Nếu mình học được tiếng Tạng cổ sớm hơn một chút, biết 


Trang 534/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đâu có thể biết được điều gì đó từ miệng tên điên ấy, bây giờ... có điều bỏ đi vậy, dù sao trong 
tay ta cũng còn một tên điên khác, hừi ” 


Không dưng bị Merkin cho một bạt tai, Max ôm mặt quỳ dưới đất, cho tới khi bóng dáng Merkin 
khuất hẳn, trong mắt hắn mới lóe lên một tia hằn học, nhủ thảm trong bụng: "Nếu Soares và 
Merkin quuết chiến với nhau, không hiểu kết quả sẽ thế nào? " Suy nghĩ miên man, hắn không 
khỏi bật cười. 


Tổng kết 


Tình hình còn tết hơn cả mong đợi. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đã đến Saint Mary 
trước cả bọn Trác Mộc Cường Ba. Ngải Lực Khắc còn sớm hơn nữa. Chỉ có Ba Tang chưa thấu 
đâu. Tình cảnh của Trương Lập và Nhạc Dương tương đối tệ hại. Mấy người bọn Trác Mộc 
Cường Ba gặp lại hai anh chàng này trong bệnh viện của tổ chức Chữ Thập Đỏ. Sinh lụ tử biệt, 
ba người ôm chặt lấy nhau cảm thán không thôi. Trương Lập và Nhạc Dương đều xúc động đến 
rơi nước mắt. Trong rừng sâu, hai người đã nếm đủ mọi điều khổ sở, may mà có Sean giúp đỡ, 
nhưng Nhạc Dương cũng vẫn bị một loài muỗi không biết tên trong rừng Mãng Xà đốt phải, sau 
đó cứ sốt cao mãi không dứt. Trương Lập phai không ngừng nói vào tai anh chàng: Babatou, cô 
Babatou, cô Babatou đang đợi cậu kìa, phải cố lên! " Cứ nói như vậy cả ngàn lần, cuối cùng mới 
kéo được Nhạc Dương ở chỗ thần Chết trở vẻ. Rồi ba người vì phải chạy liên tục cuối cùng cơ 
thể đều không chịu nổi, cộng với việc thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, kiệt sức ngã lăn ra. Nghe 
các bác sĩ nói, trong ngày đầu tiên nhập viện, Trương Lập cứ gào mãi cái tên "Babatou", làm họ 
đoán là cô Babatou gì đó nợ tiền của anh chàng. 


Còn rốt cuộc làm thế nào họ ra khỏi rừng rậm được thì cả Trương Lập và Nhạc Dương đều ấp 
úng không chịu nói, nghe đâu vì muốn bịt miệng ai đấy lại. Còn thể lực của Sean thì phục hồi 
rất nhanh, chỉ ở bệnh viện theo dõi một ngày là đi luôn, trước khi đi không ngờ cũng không 
chào hỏi ai tiếng nào, làm Trương Lập và Nhạc Dương đều lấy làm áy náy không yên. 


Lưu lạc hơn nửa tháng trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ, mình mẩu đây thương tích, cuối cùng 
đọi ngũ được huấn luyện đặc biệt này cũng trở về với tổ quốc. Lại được hít thở làn gió thanh tân 
mát mẻ, cảm giác tựa hồ được trở về cõi tiên, theo yêu cầu gần như là hà khắc của Lữ Cánh 
Nam, tất cả thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt đều phải tiến hành tổng kết kinh 
nghiệm về thất bại lần nàu. Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, trông thật giống một cô giáo dạu 
tiểu học hung ác, khoa trương vung cánh tay lên nói: "Trước khi xuất phát, có ai đó từng nói với 
tôi... anh ta nói, anh ta cho rằng huấn luyện như vậy đã đủ rồi, giờ anh ta đã mạnh lắm rồi, cảm 
giác như chưa bao giờ mạnh đến thế, có thể chiến thắng bất cứ khảo ngiệm khó khăn nào, có 
thể đi tới bất cứ vùng đất chết chóc nguy hiểm nào. Tôi đã đáp ứng người đó, chỉ cần anh ta 
hoàn thành nội dung huấn luyện trong thời gian quụ định, chúng ta sẽ lập đội lên đường, tìm 
kiếm Bạc Ba La thản miếu. Kết quả... kết quả thế nào chứ! " Ánh mắt cô trở nên sắc bén ghê 
gớm. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh mặt sang một bên, cố ý không nhìn nét mặt đối phương. 


Lữ Cánh Nam lại không chịu bỏ qua cho gã, hỏi thẳng vào mặt gã: "Cường Ba thiếu gia, anh nói 
trước đi, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này thế nào? " 


“Tôi thì có cảm tưởng gì chứ! " Trác Mộc Cường Ba nhảy dựng lên, hét lớn, "Suýt chút nữa thì 
chúng tôi chết sạch trong rừng, câu trả lời như vậy cô đã hài lòng chưa! Không sail Chúng tôi 
không thể vượt qua lần huấn luyện này! Vậy thì sao chứt Bị quân du kích truy đuổi, bọn động vật 


Trang 535/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bình thường một con cũng khó gặp, thường xuyên tập trung thành cả quân đoàn lớn cho chúng 
tôi tham quan! Sấm sét, nước lũ! Còn ngôi mộ kia thì càng không cần nói nữa, nói xong rồi chỉ 
sợ cô không dám tin thôi! Cô nói đi, cô nói đi! Thế có thể coi là huấn luyện được không? Cho 
dù đi đánh trận, cũng không đến nỗi phải đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm như vậy đâu! " Nói 
hết một tràng, gã đứng chống nạnh mà thở hồng hộc. 


Lữ Cánh Nam cũng không tranh cãi với gã, chỉ mỉm cười nói: "Ôi cha, không hoàn thành nhiệm 
vụ mà còn lú lẽ hùng hồn nhỉ, hiệu quả huấn luyện đâu tôi vẫn chưa thấy, nhưng tính khí thì ghê 
gớm thấy rõ đó." 


Lữ Cánh Nam không tranh luận với gã, Trác Mộc Cường Ba cũng không tiện nổi cáu nữa, bực 
tức đáp trả một câu: "Tình huống lúc đó cô không hiểu, đổi lại là cô thì cũng không thể hoàn 
thành được! " Không ngờ, câu này vừa thốt lên, Trương Lập, Nhạc Dương và cả nhóm người tổ 
giáo sư Phương Tân, tất cả mặt mày biến sắc, bộ dạng đều như muốn nói: "Hỏng bét, Cường Ba 
thiếu gia sắp gặp họa rồi. " 


Quả nhiên, gương mặt mới rồi còn rạng rỡ như tắm trong làn gió xuân, thoắt cái đã như phủ 
một lớp băng lạnh lẽo, Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi: "Vậy sao? Sao anh biết tôi không đi chứ! " 


Trác Mộc Cường Ba đờ người, vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thua, nhìn những người 
xung quanh, thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, xem ra Lữ Cánh Nam không hề nói dối. Lữ 
Cánh Nam nói: "Bởi vì tôi cảm thấu băng qua cánh rừng đó có lẽ vẫn còn hơi khó đối với mấu 
người, nên đã quvết định tự mình đi thử trước một lần. Tôi mang theo một con dao săn cá mập, 
tốn mất bảy ngày, đã hoàn thành quãng đường ấy. Vốn tưởng rằng với năng lực hiện tại của các 
người, chắc là có thể hoàn thành được nhiệm vụ, thật không ngờ... Biểu hiện của mọi người làm 
tôi quá thất vọng! Sao hả, anh không tin? Tôi xuất phát muộn hơn các người hai ngày, đến ngày 
thứ ba đã đuổi kịp tổ của giáo sư Phương Tân, không tin thì cứ hỏi." 

Trác Mộc Cường Ba ngoảnh lại phía giáo sư Phương Tân, chỉ trợn tròn đôi mắt lên, ngây ngây 
hỏi: "Không mang theo thứ gì? " 


Giáo sư Phương Tân cúi gằm mặt xuống: "Không mang theo thứ gì, cả đồ ăn, lều bạt, cả nước 
cũng không có.” 


Lữ Cánh Nam lại nói: "Khi các người không thể đến đích đúng thời hạn, không kịp chờ chỉ viện 
tới, tôi đành phải một mình quay trở lại tìm kiếm các người. Tìm mất hai ngày trong rừng Mãng 
Xà mới thấu hai tên chỉ còn thoi hơi thởi Để tìm kiếm rồi cứu chúng ra, tôi đã giết hơn trăm con 
trăn Nam Mỹ, chỉ sợ đã giết sạch cả giống loài nhà chúng mất rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba cả kinh, chẳng trách hai tên phản đồ ấu cứ lắp ba lắp bắp không chịu nói 
rõ chuyện gì, "để bịt miệng ai đó", thì ra chính là để bịt miệng gã lại. Gã hoảng hốt bất an quau 
đầu lại, dùng đôi mắt kinh khủng ấy nói với Nhạc Dương: "Con mụ này không phải là người! " 
Nhạc Dương tụt rè làm ra vẻ không biết phải làm gì hơn... "Đã bảo là giáo quan ma quỦ rồi, vậu 
mà anh vẫn không tin! " 


"Bình, " Lữ Cánh Nam vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nhảy tung lên, Trác Mộc Cường Ba cũng 
giật mình đánh thót, suút chút nữa thì đá đổ cả ghế. Lại nghe Lữ Cánh Nam nghiêm giọng nói: 
"Theo tôi được biết, lần hành động này có một nhóm, khi học tập nghiên cứu, chỉ chăm chăm 
vào phạm vi nhỏ hẹp, nhãn quang thấp kém, hơn nữa khi xuất phát còn nôn nóng mạo hiểm, 


Trang 536/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không hề có tinh thần hợp tác đồng đội, cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát một cách khoa học, 
bao nhiêu công lao huấn luyện hơn nửa năm nay đều uống phí hết cả rồi còn gì! " Kế đó lại vỗ 
bàn đánh "rầm" cái nữa, Trác Mộc Cường Ba lại giật thót mình, khó khăn ngoảnh đầu lại nhìn lạt 
ma Á La, ánh mắt thảm thương vô cùng: "Đại sư, ngài bán đứng tôi! " Nét mặt lạt ma Á La thờ ơ 
hờ hững, liếc nhìn Lữ Cánh Nam một cái, không nói không rằng biểu thị: "Tôi cũng chẳng còn 
cách nào khác cả." 


Chỉ nghe Lữ Cánh Nam tiếp tục: "Cũng may tôi không phải là tổng chỉ huy hành động lần này, 
bằng không, tôi tuyệt đối không cho phép trong nhóm của mình một đám người vô dụng như 
thế! Nguyên nhân thất bại của hành động, cùng những điểm các người tự cảm thấy mình còn 
chưa đủ, tất cả viết hết ra bản kiểm điểm cho tôi, ai cũng phải viết, tôi cảnh cáo trước, không 
được chép bài của nhau, không được trao đổi, nếu không... phạt chép một vạn lần! Đặc biệt là... 
các anh! " Lữ Cánh Nam chỉ thẳng vào mặt Trác Mộc Cường Ba, cũng may là còn thêm vào một 
chữ "các'. 


Mô hôi Trác Mộc Cường Ba vã ra như tắm. Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, gã đã không còn bị ai 
chỉ vào mặt mắng chửi như vậy nữa. Trong phút chốc, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe 
tiếng bút soạt soạt, già có trẻ có, mọi người đều ngồi thẳng đờ, bút ngoáy không ngừng, cảnh 
tượng hệt như trong một kỳ thi đại học vậu. 


Mười phút sau, Lữ Cánh Nam uống hết chén trà, đứng lên lạnh lùng nói: "Tôi ở phòng làm việc, 
viết xong thì mang tới đó. Nhớ cho kỹ, trong nhóm các người có một người phụ trách giám sát 
toàn bộ quá trình viết kiểm điểm này, nếu muốn thì thảm bán tán thì cứ tự tiện, đến lúc ấy chớ 
có trách tôi không nể mặt." Lúc ra đến cửa, cô nàng lại buông thêm một câu: "Còn nữa, chưa 
viết xong thì không được ra ngoài, bằng không... " 


Sau khi Lữ Cánh Nam đi khỏi, căn phòng rất giống với lớp học này lại càng trở nên vên tĩnh, 
người trong phòng thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng nói 
chuyện, mặc dù đều biết có lẽ giáo quan nói vậy chỉ để dọa nạt họ mà thôi, nhưng ai có thể đảm 
bảo được điều ấy chứ? 


Trác Mộc Cường Ba dần trở nên bình tĩnh, trong lòng lấy làm uất ức: "Thật vô lý, một cô con gái 
bé tẹo như vậy, sao có thể cầm một con dao mà băng qua khu rừng ấy được chứ, vậy chẳng 
phải là còn lợi hai hơn cả lạt ma Á La hay sao? Bà chằn này rốt cuộc lai lịch thế nào nhỉ! " Gã 
viết bậy mấy chữ lên giấy, rồi lại nghĩ: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, lần hành động này đúng 
là đã làm lộ ra rất nhiều điểm thiếu sót. Không tìm hiểu kỹ lưỡng đây đủ về văn hóa và phong 
thổ nhân tình khu vực xung quanh Nam Mỹ, cái này coi như sơ ý đi, còn về động vật tiền sử, 
chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của mình, nếu gặp phải một loài động vật mà 
mình không có chút hiểu biết nào về nó, vậy thì biết làm sao bây giờ? Tạm thời không nói động 
vật tiền sử, chỉ riêng đám động vật đã tìm hiểu rồi, như trăn Nam Mỹ ấy, rõ là mình đã nghiên 
cứu thói quen tập tính và đặc điểm sinh lý của chúng, vậy thì sao chứ, khi gặp phải trăn Nam Mỹ 
ấu, đừng nói là nghĩ cách khống chế nó, đến cả dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng còn nữa rồi. 
Ôi, dữ liệu tra được trên máy tính và tình hình thực tế đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhaul 
Lại còn cả các mật mã, ú nghĩa tượng hình kia nữa, về mặt này có thể nói là mình hoàn toàn 
không hiểu gì, cả cơ quan bẫy rập trong địa cung nữa, đấy lại càng là lĩnh vực trống, cả thời tiết 
tự nhiên... Chà, tại sao không hề giống như mới đầu mình nghĩ, sao còn nhiều chuyện mình 
chưa nắm bắt được thế nhỉ? " 


Trang 537/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba một lúc phát hiện ra mình có quá nhiều khuyết điểm, ngược lại thành ra 
không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này có rất nhiều điểm mà gã vắt óc nghĩ mãi cũng không sao 
hiểu nổi, chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát, chính xác! Vô duyên vô cớ bị truy sát, 
điểm nàu con mụ chằn tinh Lữ Cánh Nam kia phải giải thích thế nào đây! Còn cả lạt ma Á La 
nữa, đối phó cạm bẫy là nội dung của giai đoạn cuối cùng, thực tế họ chưa từng được dạy qua, 
tại sao lạt ma Á La lại biết nhiều như thế! Người Kukuer và người Tạng có những tập tục giống 
nhau đến lạ thường, chiến ngao không sủa, suy luận của Nhạc Dương... Đột nhiên, Trác Mộc 
Cường Ba đem tất cả liên hệ lại với nhau, mặc dù gã cũng cảm thấy không thể nào tin nổi, 
nhưng ngoài cách giải thích ấu ra, dường như rất khó đưa ra phương pháp lý giải nào khác nữa. 
Nơi đó, và Tây Tạng, và cả Bạc Ba La thần miếu nữa, lẽ nào thực sự có quan hệ gì với nhau? 
Thật đúng như những gì Nhạc Dương nói? Chuyện này thật quá khó tin, rốt cuộc là liên hệ với 
nhau thế nào đây? Đúng, nhất định họ còn giấu mình chuyện gì đó! Điểm này là chắc chắn rồi! 
Trác Mộc Cường Ba càng nghĩ càng thấy tức, Trương Lập ngồi đằng xa nhướng mắt lên nhìn, 
chỉ chỉ vào bản kiểm điểm của mình, rồi lại trợn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, ý bảo tôi đã viết 
được ngần này rồi, sao anh vẫn để giấy trắng thế Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba phẫn 
nộ đứng phắt lên, thảm nhủ: "Sao mình phải viết kiểm điểm chứ. Hừ, cô ta không giải thích rõ 
ràng, mình sẽ cãi vụ này đến cùng." 


Trác Mộc Cường Ba ôm một bụng bất bình, đẩy bật cánh cửa phòng làm việc của Lữ Cánh Nam 
ra. 


Lữ Cánh Nam thấy hai tau Trác Mộc Cường Ba trống không, nét mặt bừng bừng nộ khí, bèn 
hỏi: "Có chuyện gì? Có chuyện thì vào rồi nói, đóng cửa lại." 


Trác Mộc Cường Ba đóng sâm cửa lại, bước tới trước mặt Lữ Cánh Nam nói: "Giáo quan, vừa 
nãy cô nói chuyện rất lớn tiếng, hỏi những câu tôi không trả lời được, nhưng bây giờ, tôi cũng có 
mấy câu muốn hỏi cô đây! ” 


Lữ Cánh Nam khẳng khái gật đầu: "Anh cứ nói." 


Trác Mộc Cường Ba chống tay xuống bàn làm việc: "Lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh 
này, không đơn giản chỉ là huấn luyện thôi có đúng không? Cô còn chuyện gì đó vẫn giấu chúng 
tôi chưa nói ra, có đúng không? " 


Lữ Cánh Nam chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Tại sao lại nói vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp ngay: "Chẳng lẽ giáo quan không còn nhớ gì nữa? Nhưng tôi thì chưa 
quên đâu, lúc đích đến của hành động lần này vừa mới quyết định xong, cô đã nói với chúng tôi 
thế nào chứ, sợ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã đi trước một bước? Bọn chúng đi trước 
một bước làm cái gì chứ? Tôi nhớ lúc ấy giáo quan cũng không cho chúng tôi câu trả lời thì phải. 
Kết quả, nhóm chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị quân du kích truy đuổi, cản trở, sau đó mới biết có 
người tung tin đồn bảo chúng tôi biết lối vào Thành phố Vàng, rõ ràng là để cảm chân chúng tôi 
lại, hoặc là không để chúng tôi băng qua khu rừng ấu. Ở đó có gì chứ? Cô không hề nhắc đến 
một chút nào! " Trác Mộc Cường Ba giơ ngón tay lên trước mặt, lắc lắc đầu, "Tôi nghĩ mãi mà 
không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì, cho tới khi tôi gặp lạt ma Á Lai " 


"Lạt ma Á Lai " Trong mắt LC ánh lên thân tình hoảng hốt. Trác Mộc Cường Ba biết ngay là 
mình đã đoán đúng, liền tiếp tục tấn công: "Hừ, không sai, là lạt ma Á La. Khi tôi gặp ông ấy, 
ông ấy không hề hoang mang hoảng loạn chỉ muốn tìm lối ra như bọn chúng tôi, cũng không 


Trang 538/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nôn nóng ra khỏi khu rừng ấy, tôi rõ ràng là ông ấy đang... đang tìm một... thứ... gì đó..." Trác 
Mộc Cường Ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối cùng ra hòng tăng áp lực cho Lữ Cánh Nam, "Bạch 
thành... đúng không! Địa cung ”* Puch!l Đúng không! Các người đã sớm biết đến nơi ấy rồi, đúng 
không! " Thực ra, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên 
nghĩ tới, những gã lại cố ý càng lúc càng lớn tiếng hơn, tựa hồ như đã biết hết mọi chuyện từ 
trước rồi vậy. Gã gần như gí sát đầu mình vào đầu Lữ Cánh Nam hỏi tiếp: "Bên trong rốt cuộc là 
có thứ gì? Mặc dù cuối cùng lạt ma Á La không tìm được gì hết, nhưng tại sao ông ấu lại quen 
thuộc các cơ quan cạm bẫy, cách bố cục trong kim tự tháp như vậy? Ông ấy đã nghiên cứu về 
nơi đó, đâu không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi, tôi nói không sai chứ? Không ngại 
đường xa ngàn dặm bảo chúng tôi đến chỗ ấy, rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì? Mục đích của 
các người, có phải là lợi dụng danh nghĩa huấn luyện đặc biệt, thực ra là để chúng tôi làm môi 
câu, thu hút sự chú ú của quân du kích hay không? Có phải chính các người đã phao tin đồn hay 
không? " 


Lữ Cánh Nam hoảng hốt nói: "Không! Không phải như vậy. Không phải như vậy." Khí thế của 
cô nàng đã không còn cứng rắn như lúc nãy nữa. 


Trác Mộc Cường Ba tiếp tục tăng thêm áp lực cho đối phương, vừa tiến lại gần vừa nói: "Giờ thì 
coi như tôi hiểu rồi, chúng tôi chỉ là con cờ trong tay các người, là công cụ của các người, huấn 
luuện đặc biệt cái gì chứ, tất cả đều là giả dối hết! Các người chẳng qua lấy danh nghĩa khảo sát 
khoa học, ra nước ngoài trộm mộ thôi! ” Từ lâu gã đi nghi ngờ lạt ma Á La là thành viên của 
một tổ chức trộm mộ, giờ thì cả Lữ Cánh Nam cũng rơi vào diện nghi vấn của gã nốt. 


Tội danh này quá lớn, cả Lữ Cánh Nam cũng nổi giận, đập bàn đứng dậy quát: "Anh nói bậu cái 
gì đấu! Anh chẳng biết cái quái gì hết! " 


Trác Mộc Cường Ba thì ngược lại, thái độ rất đễi ung dung, gã thong thả ngồi xuống, vẫu tau 
nói: "Được rồi, cô biết, vậy cô nói đi, nói cho tôi biết những chuyện này là thế nào." 


Lữ Cánh Nam có chút hoảng loạn, cô cũng không ngờ lại bị Trác Mộc Cường Ba ép tới nước 
này. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình, trấn tĩnh trở lại, ngồi xuống đối diện với 
Trác Mộc Cường Ba, dáng vẻ trầm tư một lúc lâu mới nói: "Tôi đã bảo rồi, nếu các anh có thể 
vượt qua khảo hạch giữa kỳ này, tôi sẽ giao số tư liệu được các chuyên gia nghiên cứu tìm ra cho 
các anh xem, có điều, các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch lần này, không đúng sao? " 


"Cô..." Vốn ngỡ rằng Lữ Cánh Nam ít nhiều lộ ra chút gì đó, không ngờ cô nàng này lại đột 
nhiên đổi giọng, chặn ngược trở lại, Trác Mộc Cường Ba ấn tau xuống mặt bàn, trợn mắt lên, 
tựa như muốn lập tức đứng phắt dậy bỏ đi, có điều rốt cuộc gã cũng không đứng lên, cứ ngồi 
yên như vậy đọ mắt với Lữ Cánh Nam, con ngươi cơ hồ như muốn tóe lửa. Trác Mộc Cường Ba 
thầm nhủ: "Con mụ gái già nàu, muốn lấy tôi ra làm trò đùa chắc? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với 
CÔ Chủ? ˆ 


Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba, trong lòng cũng đang lấy làm phiền muộn: “Tại sao, tại 
sao không thể đối đãi với gã đàn ông đáng ghét này như những binh sĩ thông thường chứi 
Cường Ba thiếu gia, vì anh nên tôi mới làm vậy, anh chẳng biết gì hết cả..." Cuối cùng, Trác 
Mộc Cường Ba bình tĩnh lại, dựa vào ghế, chậm rãi nói: "Cô nói như vậy, ú là chuyến đi châu Mỹ 
này của chúng tôi có liên quan đến các tư liệu mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra phải không? " 


Lữ Cánh Nam trừng mắt lên lườm gã, vẫn giữ im lặng. Trác Mộc Cường Ba cho rằng cô đã mặc 


Trang 539/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiên thừa nhận, trong lòng lại càng thêm nhiều nghi vấn mới. Gã ngồi thẳng người lên, ngạc 
nhiên hỏi: "Nói vậy thì, cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó, thực sự có quan hệ với Tâu 
Tạng hay sao? Những hoạt động tế bái tương tự trong các bộ lạc nguyên thủy của đám thổ dân 
ăn thịt người nữa, đó không phải là ngẫu nhiên? Cô nói đi? Tại sao lại không nói gì? " 


Lữ Cánh Nam vùng vằng đáp: "Anh đừng quên, anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy, 
như thế này, thật không xứng đáng làm một binh sĩ đạt chuẩn." 


Trác Mộc Cường Ba liền giễu lại: "Tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu? Tôi đang lấy tư cách 
nhà đầu tư, nói chuyện với chủ thầu, tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần phải biết thôi. Cứ tiếp 
tục thế nàu, chỉ sợ tôi chết rồi vẫn không hiểu mình chết thế nào, tại sao lại chết, đã vậu thì cần 
gì phải hợp tác nữal Tôi quyết định rồi, tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây! " Phát tiết xong cả 
khối bất mãn trong lòng, Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh đứng lên, gã đã chịu đựng đủ rồi, gã 
quyết định sẽ dựa vào sức mình đi tìm kiếm Tử Kò Lân của gã. 


"Đợi đãi " Lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba trông thấu Lữ Cánh Nam cắn môi, đồng thời không 
dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, "Trước khi nhận được lệnh của cấp trên, tôi không thể 
tiết lộ cho anh các nội dung liên quan tới chuyện này, có điều, tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng 
có câu trả lời thôi. Cá nhân tôi hụ vọng anh, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, chớ nên dễ dàng 
chấm dứt sự hợp tác này như vậy." Nói đến đoạn cuối, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần. 


"Đây đã tính là thỏa hiệp chưa? " Trác Mộc Cường Ba mừng thầm trong bụng, thực ra gã vẫn rất 
quan tâm tới số tư liệu được các chuyên gia của nhà nước thu thập kia. "Vậy thì, tôi nghĩ, ngàu 
mai, ngàu mai cô hãy cho tôi một câu trả lời đi." Trác Mộc Cường Ba nghiêm túc nói, rồi quau 
người đi ra. 


Thỏa hiệp 
Đêm dài đằng đãng, tiết xuân se se lạnh, Trác Mộc Cường Ba không ngủ được đứng khoanh tau 
trước ngực, ngắm nhìn cảnh đêm phía xa xa. Thoắt cái, gã đã tới đâu được gần một năm rồi, núi 


đá cỏ cây ở đây đều đã vô cùng thân thuộc, huống chỉ là những đồng đội sớm chiều ở cùng nhau 
kia. 


"Cường Ba thiếu gia, nghe nói, anh đá bà chằn kia rồi hả? " Không hiểu từ lúc nào, Nhạc Dương 
đã xuất hiện sau lưng Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba ấn đầu anh chàng xuống, đấu về phía sau: "Thằng khỉ nàu, khá năm, còn 
dám đùa cả giáo quan của cậu nữa.” 


Nhạc Dương lại nhốm đầu lên, lần này thì làm ra vẻ nghiêm túc một chút nói: "Cường Ba thiếu 
gia, tôi nghĩ, anh vẫn không nỡ rời khỏi đội của chúng ta đâu, chỉ muốn dằn mặt thượng cấp 
một phen thôi đúng không? " 


Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn ra xa, cười cười: "Cậu đến thăm dò tôi à? " 


Nhạc Dương cười ha hả: "Nhìn tôi cũng đâu có giống phản đồ chứ? Tôi nói thật đấy, Cường Ba 
thiếu gia, không phải anh thật sự muốn rời khỏi đây hành động một mình đấu chứ? Tư liệu anh 
đang có trong tay không phải rất có hạn hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng công tác bảo mật của họi hơi bị tốt quá thì phải! Xưa nay tôi 


Trang 540/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


làm việc đều tự đặt ra cho mình kế hoạch và chương trình riêng, như vậy tôi mới biết rõ được 
mình muốn làm gì, và mình đang làm gì. Còn như lúc này... hừ! " Trác Mộc Cường Ba lắc đầu 
thở dài, nói tiếp: "Có lẽ, tôi thật sự không phải một người lính tốt. Tôi đã quen tự mình nắm bắt 
vận mệnh của mình, chứ không phải nghe theo sự sắp xếp của vận mệnh, làm chuyện gì cũng 
nhất định phải có mục tiêu, bằng không vĩnh viễn không thể thành công được. Như bây giờ, cả 
mục tiêu cũng không có, chỉ bảo chúng ta làm theo yêu cầu, tôi thực không làm được." 


Nhạc Dương nhìn ra xa thở dài một tiếng, chừng giây lát sau mới nói: "Lần này, lãnh đạo cấp 
trên sẽ thỏa hiệp thôi. ˆ 


"Sao cậu biết được? ” 


"Rất đơn giản, vì nhóm chúng ta từ khi được huấn luyện đến giờ, vẫn chưa từng tham gia thực 
địa tác chiến lần nào. Tôi nghĩ, một đội ngũ được huấn luyện đặc biệt để ra chiến trường, những 
tưởng sắp đạt tiêu chuẩn tới nơi, giải tán trong lúc này thật không có lợi đó." Nhạc Dương cười 
cười nói. 

Trác Mộc Cường Ba nghiêng mặt chăm chú nhìn Nhạc Dương, anh chàng này nói cũng khá có 
lý. Bất giác gã cũng thở dài: "Hy vọng được như cậu nói." 

Nhạc Dương lập tức nói: "Tôi đã bảo Cường Ba thiếu gia cũng không muốn bỏ cuộc như vậu 
mà, tư liệu tổ chuyên gia thu thập được vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đúng không? " 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Cậu ấy à, đùng là cái gì cũng không giấu nổi cậu. Phải rồi, tôi lấy làm 
kỳ quái, tại sao cậu được chọn vào nhóm này? Chỉ là cấp trên sắp xếp thôi hả? " 


Nhạc Dương nhún vai đáp: "Bởi vì trong đám lính trinh sát, tôi là người giỏi nhất. " 


Trác Mộc Cường Ba bật cười. Nhạc Dương kêu toáng lên: "Đây là ú gì vậu? Chẳng lẽ Cường Ba 
thiếu gia anh không nhìn ra sự ưu tú của tôi hau sao? ” 


"Cậu bốc phét vừa vừa thôi..." 


"Anh không thể lấu bà chằn đó ra so được, cô ta là giáo quan cơ mà. Được rồi được rồi, tôi sửa 
lại, trong đám lính trinh sát trẻ, tôi là người giỏi nhất. " 


"Hail Là) 


Bên kia, trong phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, cô đang nôn nóng đi đi lại lại: "Ngài xem, như 
vậy được không? A La đại nhân? ” 


Lạt ma Á La nói: "Cấp trên có phản ứng gì không? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Về điểm này thì xin Á La đại nhân yên tâm. Mệnh lệnh của cấp trên là, 
trước khi sĩ quan chỉ huy cao nhất tới đâu, tất cả đều do con toàn quyền phụ trách. Năng lực của 
Nhạc Dương con biết rất rõ, chỉ cần gọt giũa thêm chút nữa là sẽ trở thành một viên ngọc sáng; 
Trương Lập tuy không phải người ưu tú nhất trong các học sinh của con, song cũng có thể coi là 
một trong những người đứng đầu, quan trọng nhất là ở bộ đội địa phương họ cũng không phải 
xuất chúng lắm, biểu hiện tương đối bình thường. Bọn họ cũng không hẻ biết nguyên nhân 
mình được lựa chọn, vì vậy đội ngũ lần này tuyệt đối không làm người ngoài hiểm nghỉ chút nào. 
Tất cả đều theo yêu cầu của Hội đồng Trưởng lão, tuyệt đối âm thầm hành động." 


Trang 541/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La nói: "Nhạc Dương khá nguy hiểm đấy. Theo như Cường Ba thiếu gia nói, Nhạc 
Dương đã suy luận ra hầu hết các nghỉ vấn trong chuyến đi châu Mỹ này của họ đấy, liệu cậu ta 
có nghi ngờ nguyên nhân thực sự của việc tham gia nhóm này hay không? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Chắc là không, lúc mới gặp mặt, con đã cố ý làm ra vẻ không quen biết 
bọn họ, hơn nữa, Nhạc Dương không có thói quen nghi ngờ giáo quan của mình đâu. Cường Ba 
thiếu gia thì chẳng biết chuyện gì, những người anh ấu tìm tới, giáo sư Phương Tân, cô Đường 
Mẫn, thậm chí cả anh chàng Ba Tang trong tù kia, cũng đều chẳng biết chút gì. Có lẽ chính vì 
nguyên nhân này, Cường Ba thiếu gia mới nôn nóng tìm hiểu thêm về Bạc Ba La thần miếu. " 


"Ùm, tính cách Cường Ba thiếu gia rất độc lập, cứ tiếp tục giấu giếm thế nàu cậu ấy sẽ bỏ đi thật 
đấy, đã đến lúc cho họ biết về các tư liệu lịch sử kia rồi. Đối với Cường Ba thiếu gia, chúng ta 
cũng nên thay đổi thái đô, cố gắng khiến cậu ấu nghĩ rằng, là cậu ấy tự nỗ lực tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu chứ không phải vì chúng ta mới tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Trong những 
người này, kẻ duy nhất đáng nghi ngờ chính là anh chàng Ba Tang vừa mới ra tù kia. Có điều, 
nghe mấy người bọn Cường Ba thiếu gia kể về biểu hiện của Ba Tang trong chuyến đi châu Mỹ 
vừa rồi, nói không chừng anh ta thật sự có thể cung cấp một số đầu mối đặt biệt cho việc tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu, có điều Ba Tang lại bị nước lũ cuốn đi mất rồi, không biết có còn 
sống trở về được hay không nữa. Nếu Ba Tang sống trở về, chúng ta không thể không tăng 
thêm mối hoài nghỉ với anh ta, đồng thời, cũng phải lợi dụng anh ta triệt để hơn." 


"Vâng, Á La đại nhân." 


"Còn nữa, Ngải Lực Khắc kia hình như là một nhân vật có thừa, có phải cấp trên phái tới giám 
sát chúng ta hay không? ” 


"Không, chỉ là trợ thủ. Anh ấy sẽ đi ngay thôi, nhà nước nói còn có một nhiệm vụ khác cho anh 
ấu, có điều như vậy, ngược lại còn khiến con lo lắng hơn. Có lẽ, cái nhóm chưa làm nên chuyện 
gì này sắp phải giải tán đến nơi, vậu mà lúc nàu Cường Ba thiếu gia lại còn đưa ra những yêu 
cầu đó nữa." Lữ Cánh Nam nói với vẻ khó xử. 


"Ừm, " lạt ma Á La gật gật đầu: "Giờ còn một việc nữa phải lo lắng, chính là kẻ địch của chúng 
ta, suốt cả hành trình này, ta đều không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng, có lẽ đúng là 
đã qua mặt được đối phương. Nhưng những chuyện bọn Cường Ba thiếu gia gặp phải lại khiến 
người ta phải nghi ngờ. Cả một khu vực lớn như vậy, chỉ có chừng bảy tám bộ lạc nguyên thủy, 
đi qua đó, tủ lệ gặp đám người nguyên thủy ấu không quá một phần ngàn, vậu mà bọn Cường 
Ba thiếu gia lại gặp phải những hai lần; còn chuyện cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa 
phương đều truy đuổi bọn họ là thế nào? Ta luôn có cảm giác, sự việc nàu không hề đơn giản 
như bể ngoài, đằng sau dường như có âm mưu gì đó, nhưng chúng ta lại chẳng nhìn ra chút sơ 
hở nào, thật là khiến người ta phải lo lắng." 


"Á La đại nhân, liệu chúng ta có quá đa nghi hau không? " 


"Không, con không hiểu đâu, kẻ địch của chúng ta hết sức giảo hoạt và nguy hiểm. Từ khi 
Thánh giáo chúng ta tiếp xúc với bọn chúng, trên phương diện điều tra các đầu mối về Bạc Ba 
La thần miếu, hai bên đã bị chúng chiếm mất tiên cơ, lần này nói thế nào cũng không để xảy ra 
bất cứ điều gì sơ sót." 


Lữ Cánh Nam hỏi: "Á La đại nhân, theo ngài thì Merkin có phải một trong số những kẻ ấu hau 


Trang 542/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không? " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không biết, ta cũng không cảm thấy sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn không 
đi Bạch thành, lần này rời khỏi Trung Quốc trước chỉ là trùng hợp.” 


Lữ Cánh Nam nói: "Không biết cái nhìn của đại nhân về hành trình lần này như thế nào? ” 


Lạt ma Á La thở dài: "Nguồn tin chuẩn xác, chỉ có điều chúng ta đã tới chậm một bước, để kẻ 
khác nhanh chân hơn. Chắc là món đồ trong địa cung ”° Puch đã bị trộm đi từ bảy năm trước 
rồi." 


Lữ Cánh Nam nhíu mày lên nói: "Nếu đúng là sự thật, vậy thì trong tay chúng ít nhất cũng có 
bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi. Vậy thì tại sao bọn chúng vẫn cứ chần chừ chưa 
hành động? " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không biết nữa, có lẽ chúng vẫn chưa phá giải được thông tin ẩn chứa 
trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng nên, dù thế nào thì chúng cũng không có khả 
năng diễn dịch được thông tin trên bản đồ đâu." Lạt ma Á La để lộ vẻ mặt nặng nẻ, lầm bẩm 
nói, "Nếu những gì người ở trong rừng Mãng Xà nói là sự thật, vậy thì bọn họ là một nhóm mười 
ba người. Trước khi đến địa cung ”” Puch đã chết mất bến người, thêm anh ta vào nữa thì là 
năm, có lẽ còn lại tám người, trong địa cung không thể nào không có người mất mạng, vậy thì 
rốt cuộc đám người ấy còn bao nhiêu người nữa? Nếu Merkin là một trong số đó, vậy những kẻ 
khác giờ đang ở đâu? " Cuối cùng, ông thở dài một tiếng: "Đám người này quả là đáng sợ, trên 
đường tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, bọn chúng đã dẫn trước chúng ta. Đây đúng là một 
chuyện hết sức gau go, chúng ta không còn thời gian nữa rồi! " 


Lữ Cánh Nam đặt tay trái lên vai phải, cúi thấp người xuống: "Đại nhân, xin ngài yên tâm, 
chúng ta sẽ cố gắng hết sức vượt lên trước bọn chúng, ánh sáng của thần miếu mãi mãi soi 
đường cho chúng ta. Với sự chỉ dẫn của thần Trí tuệ, chúng ta nhất định sẽ có được ánh sáng." 


Lạt ma Á La nói: "Phải rồi, nghe nói cuối cùng con đã cứu ba người ra khỏi rừng sâu, trong đó 
có một người tóc bạch kim phải không? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Vâng, Sean, làm một người Anh." 
Lạt ma Á La nói: "Con thấu người nàu thế nào? " 


Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Khi nhìn thấy anh ta, con có cảm giác người này giống 
một kẻ lang bạt phóng khoáng tự do, ấn tượng mà anh ta mang tới cho con là, một quý ông 
người Anh rỗi việc buồn đời, không biết trời cao đất dàu tham gia đoàn du lịch tự túc tới rừng 
nguyên sinh mạo hiểm." 


Lạt ma Á La nói: "Không, con nhầm rồi. Khi nghe Cường Ba thiếu gia kể về con người nàu, ấn 
tượng của ta là, kinh nghiệm sống trong rừng nguyên sinh của anh ta cao hơn bọn Cường Ba 
thiếu gia thật không biết bao nhiêu lần. Người này rất đáng nghi, phải nhận diện khuôn mặt, 
nhất định phải tra ra lai lịch của anh ta." 


Lữ Cánh Nam băn khoăn: "Làm vậy liệu có hơi quá... ˆ 


Lạt ma Á La xua tau nói: "không thể sơ ý, không thể để tình huống nào nằm ngoài dự liệu của 


Trang 543/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta xảu ra." Lữ Cánh Nam vội vâng dạ đáp lời. Lạt ma Á La lại ngước mắt nhìn lên bầu trời 
xanh thẳm, chậm rãi nói tiếp: "không thể sơ suất được nữa, hai mươi năm trước, vì một phút sơ 
sấu, đã khiến một cô bé vô tội rơi vào địa ngục. Sai lắm tương tự như vậy, tuyệt đối không thể 
tái diễn lần nữa." 


Cuối cùng, lạt ma Á La nói: "Vậy thì cứ quyết định vậu đi, ngày mai ta và con sẽ cùng nói cho 
Cường Ba thiếu gia những tư liệu mà cậu ấy hứng thú. Con phải báo cáo ổn thỏa chuyến đi châu 
Mỹ này lên thượng cấp, ta cũng mang toàn bộ nội dung của hành động lần này báo cáo với hội 
đồng Trưởng lão, họa may các vị trưởng lão có thể nhìn ra âm mưu của kẻ địch trong lần hành 
động này. Hà..." 


Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân tới phòng làm việc của Lữ 
Cánh Nam. Gã vốn định kéo cả Nhạc Dương, Trương Lập cùng đi cho người đông thế mạnh, 
như vậy mới gây áp lực được với Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba nói hai người bọn họ cũng 
có quyền được biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng hai tên nhát gan ấy vừa nghe 
nhắc tới chuyện kiếm giáo quan đàm phán đã rụt lại, nói thế nào cũng không chịu đi. Còn về 
Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba vốn không có ú định để cô dính dáng đến chuyện này. Gã cũng 
tìm tới lạt ma Á La, không ngờ nhà sư già nói mình là người của phía tôn giáo, cũng biết chuyện 
rồi. Trác Mộc Cường Ba tròn mắt lên nhìn ông một lúc lâu, không thể nào vị sư già này đã biết 
hết mọi chuyện, gã còn tưởng đâu chỉ có Lữ Cánh Nam với Ngải Lực Khác là hiểu rõ chuyện 
này thôi. 


Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La đã ở trong văn phòng đợi họ từ trước, chỉ có Ngải Lực Khắc là 
không thấy đâu. 


"Cấp trên đã có câu trả lời chưa? " Trác Mộc Cường Ba vừa bước vào đã mở miệng hỏi ngau. 


"Ngồi đi." Lữ Cánh Nam đưa tay ra hiệu mời ngồi. Bên tay phải của cô đặt hai chồng tư liệu dàu 
cộp. Trác Mộc Cường Ba thấy có hụ vọng, thầm nhủ xem ra lần nàu Nhạc Dương đã đoán trúng 
rồi. 


Đợi hai người ngồi xuống xong xuôi, Lữ Cánh Nam đan chéo mười đầu ngón tay vào nhau, 
chậm rãi thong thả nói: "Còn nhớ trước khi xuất phát, tôi đã nhắc với anh về Cổ Cách kim thư 
mới từ hải ngoại mang về hay không? ” 


"Đương nhiên." 


Lữ Cánh Nam nói: "Tin rằng hai người đều có hiểu biết rất sâu về vương triều Cổ Cách phải 
không? ” 


Giáo sư Phương Tân lấu làm lạ nói: "Không hiểu rõ lắm." 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nói: "Tại sao tôi phải hiểu rất rõ chứ? Tôi chỉ biết vương triều 
ấy ở phía Tây, hình như thuộc khu vực A Lý thì phải? " 


"Vậu còn vương triều Tượng Hùng? Nó được kiến lập trước vương triều Cổ Cách, có thể nói là 
tiền thân của vương triều Cổ Cách." 


"Có nghe nói, nhưng cũng không hiểu biết gì hết." 


Trang 544/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam ngầm liếc mắt nhìn lạt ma Á La, lạt ma Á La cũng lắng lặng ra ám hiệu ngầm, 
biểu thị Trác Mộc Cường Ba đích thực không biết gì về chuyện nàu. Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: 
"Không biết cũng không sao, hai người xem qua các tư liệu này sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ nói vắn tắt 
tâm quan trọng của nó. Sau khi Tán thổ Lăng Đạt Mã chết, chiến tranh diễn ra liên tiếp. Năm 
877 sau Công nguyên, vương triều Thổ Phồn diệt vong, đồng thời bị chia cắt thành mấy vương 
quốc nhỏ. Giai đoạn này đã hoàn toàn bị quên lãng trong lịch sử. Từ sau trở đi, tư liệu có thể tra 
cứu trong lịch sử chỉ có A Để Hiệp 3 đại sư vào đất Tạng năm 1042 sau Công nguyên, có điều 
đây cũng không hoàn toàn là tư liệu lịch sử. Trong những vương quốc nhỏ ấy, chỉ có một vương 
quốc duy nhất có được hòa bình và nhanh chóng hồi phục, rồi tồn tại kéo dài đến mấy trăm 
năm sau, chính là vương quốc của vương triều Cổ Cách. Bọn họ là con cháu của Lăng Đạt Mã 
thuộc nhánh của Duy Tùng. Nếu như tình từ Duy Tùng, lịch sử của vương triều nàu bắt đầu từ 
năm 842 trước Công nguyên cho tới tận thế kỷ mười bảy, vừa hay bao gồm cả giai đoạn 'tịch 
diệt" kia. Vì vậu, các văn kiện lịch sử của vương triều Cổ Cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử thất lạc sau khi Lãng Đạt Mã diệt Phật giáo. Trước mắt, các 
chuvên gia đã có nhận định sơ bộ, số Cổ Cách kim thư này, chính là các văn kiện lịch sử của Cổ 
Cách đã bị mất tích, nếu được chứng thực, giá trị của chúng sẽ cực kỳ trân quý. Hơn nữa, theo 
nguồn tin đáng tin cậu của chúng ta, số Cổ Cách kim thư này chính là một trong những đầu mối 
quan trọng mà năm xưa Stanleu phát hiện được ở Tây Tạng. Tóm lại, Cổ Cách kim thư chính là 
sử liệu đáng tin cậu nhất về giai đoạn Phật diệt, đầu mối mà nó cung cấp cũng là đáng tin cậu 
nhất. Những vấn đề liên quan đến phương diện lịch sử tôi không rườm rà nhắc lại nữa, ở đây chỉ 
nhấn mạnh vào một số vấn để trong Cổ Cách kim thư có liên quan tới châu Mỹ thôi. Thực ra, 
chuuến đi châu Mỹ lần nàu của mọi người, cũng liên quan tới số Cổ Cách kim thư vừa mới được 
mang trở về tổ quốc kia." 


Trác Mộc Cường Ba càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu: "Chuyến đi châu Mỹ? Liên quan gì 
đến Cổ Cách kim thư chứ? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Anh nghe tôi nói hết đã. Theo những tư liệu chúng tôi nắm được, sau giai 
đoạn diệt Phật, để bảo vệ kinh điển của Phật gia thời đó, những vị cao tăng lánh đời ấn thế có 
thể nói đã mang đi số kinh điển hoàn chỉnh nhất và các công nghệ phẩm xa hoa nhất của vương 
triểêu Thổ Phôn thời kù thịnh vượng. Bọn họ trải qua vô số hiểm nguụ, cuối cùng đã tìm được 
một nơi an toàn. Có lẽ bọn họ cũng biết, không thể để những báu vật nghệ thuật ấu vĩnh viễn 
chôn vùi ở một nơi không ai hay biết được, rồi sẽ có một ngày, cần phải để cho chúng xuất hiện 
trở lại dưới ánh mặt trời; hoặc cũng có thể là các vị cao tăng ấy có tranh chấp nội bộ, nảy sinh 
nghi ngờ đối với quyền sở hữu các vật phẩm trong thần miếu. Tóm lại, mấy chục năm sau khi 
thần miếu được xâu dựng xong, những người đó đã phái sứ giả đi, tổng cộng mang theo ba món 
đô, chính là tín vật để chỉ dẫn người đời sau tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Theo những thông 
tin mà chúng ta nắm được hiện nay, một trong ba thứ đó, chắc là một tấm bản đồ, ghi chép 
cách vượt qua bóng đêm và nguụ hiểm, tìm đến được nơi họ xâu dựng thần miếu. Về thứ này, 
chúng tôi đã từng tổ chức điều tra toàn diện, lát nữa sẽ nói tường tận với anh sau. Một thứ nữa, 
gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu, cụ thể là thứ gì, thì đến giờ chúng tôi cũng chưa làm rõ, thế 
nhưng, chúng tôi đã tìm thấu trong Cổ Cách kim thư một số vết tích lịch sử liên quan đến món 
vật nàu. ` 


Đây mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba tiếp xúc với chuyện liên quan tới Bạc Ba La thần 
miếu, hoàn toàn không ngờ ngôi miếu này lại có nhiều chuyện đến thế 


Trang 545/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chú Thích 


1. Một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Lhasa. 


2. Tường biên mã là kiến trúc rất phổ biến trong các chùa miếu Tây Tạng; tên gọi nàu là do màu đỏ đặc trưng của 
nó được nhuộm bằng một loại cây bụi, tiếng Tạng gọi là câu biên mã. 


3. Atisas (942-1054), nhà Phật học Ấn Độ cổ đại, ông là người có công rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật 
giáo Tâu Tạng hồi thế kỷ X sau công nguyên. 


Trang 546/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 14 - WAYA: Biến Chúng Châu WMỹ Của 
Văn Winh Hoa Hạ 


Totem mà người Mava sùng bái là thần Kukulkan và thần Báo châu Mỹ, gần với tín ngưỡng sùng 
bái long hổ của Trung Quốc; người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn phù hợp với quan 
niệm của người Trung Quốc; kim tự tháp Mava hình dáng cấu tạo hoàn toàn khác với kim tự 
tháp Ai Cập, giống mộ hình đấu ngược của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ yếu là để tế 
trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc; văn tự Mava có cùng 
phương thức tổ hợp và ký hiệu với Kim văn ở Ba Thục. 


Giải thích nghi ngờ 


Lữ Cánh Nam sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, chậm rãi nói: "Vị sứ giả vĩ đại nhất mang theo tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu. Quốc vương đã dùng nghi lễ tôn giáo cao nhất để nghênh tiếp 
ngài. Đồng thời sau khi trai tịnh chín ngàu, đã thỉnh được sứ giả đưa thánh vật. Quốc Vương kinh 
ngạc vô cùng, liền hỏi mục đích của sứ giả. Sứ giả nói với quốc vương rằng ông muốn mang 
thánh vật tới tận cùng của thế giới. Quốc vương khẩn thỉnh xin được giữ lại bản tranh khắc của 
thánh vật và đã được sứ giả đồng ú. Sau đó, quốc vương cung cấp cho sứ giả rất nhiều tiền lộ 
phí, phái binh sĩ và chiến ngao cùng ngài tới nơi tận cùng thế giới. Bọn họ đi một chuyến, mất 
mười ba năm ròng rã, vượt qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, băng qua biển lớn vô biên, 
tới một quốc gia vừa xa lạ lại vừa thần bí. Câu ở đó cao chọc trời, liền thành một khoảng lớn, 
trong rừng sâu, hiểm họa bốn bề, khắp nơi đều là các loài động vật và thực vật ăn thịt người mà 
họ chưa từng biết đến, kiến trúc ở nơi ấu cao lớn hùng vĩ, lớn hơn bất cứ tòa cung điện nào họ 
từng trông thấy; thần miếu ở đó giống như một ngôi tháp, là những hình tam giác khổng lồ 
ghép lại với nhau, cao đến tít chân mâu, bậc thang thông thẳng lên giữa làn mâu, văn tự ở đấy là 
tổ hợp của hình đầu người và hình vẽ các loại động thực vật..." 


Vừa nghe đến câu chuyện chiến ngao và sứ giả, Trác Mộc Cường Ba lập tức liên hệ những mắt 
xích then chốt đó lại với nhau. Ơ trong rừng Mãng Xà gã hoàn toàn sơ xuất không nghĩ tới. 
Yinawea, một vị thần đi khắp thế gian, phân thân của thần Chó bảo vệ ngài... sao mình lại quên 
mất được nhỉ Trời ơi, như vậy thì, tất cả các phong tục gần giống với của Tây Tạng mà gã từng 
được thấy trong rừng rậm châu Mỹ đã có một lời giải thích hoàn toàn hợp lú. Chỉ có một điều, 
hơn một ngàn năm trước đã vượt qua Thái Bình Dương, thật sự bọn họ có thể làm được sao? 


"Đợi chút đã..." Giáo sư Phương Tân khàn khàn giọng kêu lên: "Cô muốn nói là, một ngàn năm 
trước! Người dân tộc Tạng của chúng ta đã vượt qua biển lớn, đến tận châu Mỹ? ! " Xem ra ông 
còn kinh ngạc hơn Trác Mộc Cường Ba gấp bội phần. 


Lữ Cánh Nam mỉm cười: "Giáo sư không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, hai người có biết theo 
kết luận mới nhất mà các chuyên gia nghiên cứu về Mava mới đưa ra, tổ tiên người Mava là ai 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu như cái trống bỏi, thầm nhủ: "Chắc không thể nào là người dân tộc 


Tạng đấy chứ? " Giáo sư Phương Tân dường như đã nhớ ra điều gì đó, ngược lại trở nên trầm tư 
mặc tưởng. 


Trang 547/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam liền trả lời luôn: "Là người Mông Cổ. Cách đây một vạn năm, người Mông Cổ ở 
châu Á đã đến châu Mỹ rồi." 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Chẳng phải Colombo phát hiện ra châu Mỹ hau sao? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Chuyện ấu không sai, nhưng Colombo chỉ là người đầu tiên tuyên bố với 
thế giới rằng có một nơi gọi là châu Mỹ, không phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó. 
Trong nền văn hóa Maywa, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có thể phản ánh vấn đề này." Lữ 
Cánh Nam lại lấy ra một số tư liệu liên quan, nói: "Trong các tác phẩm điêu khắc của người 
Maua có sắc thái châu Á, châu Phi rất rõ rệt, các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này đã lột tả rõ 
ràng một chủng người từng tới nơi đâu. Nhìn tấm ảnh này xem, theo kết quả khảo chứng của 
các chuyên gia, tạo hình và phục sức của tượng người gốm này đều có đặc điểm của tượng người 
đời Tùy, đâu không phải tướng mạo và cách ăn mặc của người Mava bản địa." 


Lữ Cánh Nam bước trở lại phía sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế: "Còn quan hệ giữa Mava và 
Trung Quốc cũng là vấn để được giới học thuật tranh luận nhiều nhất. Ở khu vực văn mỉnh 
Olmec 1 mà văn minh Mava là một trong các đại diện, đã đào được rất nhiều ngọc khuê, tượng 
ngọc, và rất nhiều chế phẩm từ xương cốt nữa, và bên trên những thứ này, lại khắc Giáp cốt văn 
của Trung Quốc, nước ta từng có chuyên gia Giáp cốt văn đã nhận ra trên một chiếc ngọc khuê 
nguyên vẹn những ký hiệu có ý nghĩa là... \Quốc vương và thủ lĩnh khai sáng vương quốc; ở 
Mexico, đào được mấy trăm bức tượng người bằng đất, tướng mạo không khác gì người Hoa, ụ 
phục cũng khá giống với các niên đại kể từ đời Tùy trở về trước; ở Honduras, phát hiện tác 
phẩm điêu khắc tương tự với rùa thần Huyền Vũ của Trung Quốc, ở Guatemala, đào được tiền 
giấy từ thời Tiên Tần; nếu vẫn thấy chưa đủ, thì còn nhiều lắm..." Lữ Cánh Nam nói cứ như bắn 
súng liên thanh. "Totem mà người Mava sùng bái là thản Kukulkan và thần Báo châu Mỹ, gần 
với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc; người Maya tôn sùng đồ bằng ngọc, hoàn toàn 
phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc; kim tự tháp Maya hình dáng cấu tạo hoàn toàn 
khác với kim tự tháp Ai Cập, giống mộ hình đấu ngược của người Trung Quốc hơn, tác dụng chủ 
vếu là để tế trời, hình thức khác nhau mà công dụng thì như đàn tế của Trung Quốc; văn tự 
Maya có cùng phương thức tổ hợp và ký hiệu với Kim văn ở Ba thục. Dựa theo các ghi chép 
trong văn vật, văn hiến liên quan đến quan hệ giữa người đất Thục và Trung Nguyên, và châu 
Mỹ, mối quan hệ này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng Đế và con cháu của ông liên 
hôn với người Thục. Thiếu Hạo, Chuyên Húc đều sống ở đất Ba Thục, sau đó cùng đi châu Mụ, 
khả năng văn tự cổ cùng được bảo tồn ở đất Thục và Trung Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra. 
Tiếng Mava đã có phát triển, còn Kim văn Ba Thục thì tương đối đơn giản một chút. Các học 
giả đã so sánh từ vựng cơ bản trong tiếng Mava và tiếng Hán, phát hiện ra rất nhiều từ tương 
đồng, chẳng hạn như `ngườiï, `trờï, rộng lớn, thời gian phân lụ của hai thứ tiếng này có lẽ cách 
đây chừng 5.000 năm. Đến cả tục tế người sống cũng..." Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, tựa 
hồ như không muốn đề cập đến chủ đề này vậu. 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, vội truụ vấn: “Tục tế người sống! Cô nói tục tế người 
sống phải không? " Giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, hiển nhiên là đã tra cứu tư 
liệu về mặt này rồi. 


Lữ Cánh Nam mấp máy miệng, cuối cùng cũng nói ra: "Không sai, người Mava lấy tim người 
hiến tế, còn ở Trung Quốc cổ đại, tục hiến người sống... còn... còn phức tạp hơn nhiều. Như 
trong sách Lễ Kú, chương Minh Đường Vị có viết, `Hữu Ngu dân tế thủ, Hạ Hậu dân tế tâm..." 


Trang 548/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong Hậu Quán Thư, ghi rằng thủ lĩnh Lẫm Quân của người Ba ở Ba Quận tôn sùng totem hổ, 
cho hổ uống máu người. Còn chuyện tế người sống kú tải trong Giáp cốt văn thì cả ngàn cả vạn! 
Đến đời Chu 2 chính là chỉ tục tế người sống. Bất cứ dân tộc nguyên thủy nào cũng đều có các 
nghỉ lễ tương tự như tế người sống. Trong mắt người hiện đại chúng ta, có thể đây là biểu hiện 
chưa khai hóa, thực ra chỉ một cách để người xưa phát tiết cảm xúc mà thôi." có tượng người 
thay thế, mới chấm dứt được tục lệ bắt người sống tuẫn táng. Thực ra ý nghĩa đầu tiên của `Sử 
tác dõng giả 


Thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba biến đổi, Lữ Cánh Nam liền nói sang chủ đề khác: "Lại nói về 
Trung Quốc chúng ta, sách Hán Thư, chương Đông Di truyện có viết: "Cách Oa quốc 3 bốn vạn 
dặm về phía Đông, có Lõa quốc, cách Đông Nam Lõa quốc có Hắc Xỉ quốc, thuyền đi một năm 
mới tới nơi.' Hắc Xỉ quốc là hậu duệ của Thiếu Hạo, ở Trung Mỹ. Ghi chép trong Hán Thư đã 
chứng thực từ thời Hán đã có thể đi thuyền tới châu Mỹ rồi. Sách Liệt Tử, chương Thang Vấn 
viết: `Phía Đông Bột Hải, không biết cách mấy ức vạn dặm, có Đại Hách, thực ra là hang động 
không đấy, bên dưới không có đáy, tên gọi Quy Hư.' Đại Hách, Thang Cốc ở Trung Mụ. Cổ 
nhân đã biết `phía Đông Bột Hải chứng tỏ từ thời Chiến Quốc người Trung Quốc đã biết 
phương vị của Trung Mỹ ở đâu. Điều này chỉ có thể làm được khi họ đã hiểu rằng trái đất hình 
cầu, và có tuyến đường hàng hải thực tế. Lui về mấy thế kỷ trước, chuyện người Trung Quốc đi 
thuyền sang Mỹ cũng là có khả năng. Trong Sơn Hải kinh có nhiều đoạn viết từ thời Thiếu Hạo 
đã có thuyền tre, đến thời nhà Thương hơn hai ngàn năm sau đó chắc cũng phải có cơ sở vật 
chất tương đối rồi. Cuốn Tổ tiên Trung Hoa khẩn hoang châu Mỹ của ông Vương Đại Hữu, đã 
phân tích một cách chỉ tiết chuyện cuối thời Ân, hai mươi vạn quân dân đã vượt biển đến châu 
Mỹ. Gần đây đã có học giả phát hiện, trong bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa có đánh dấu châu 
Mỹ rất rõ ràng, so với Colombo còn sớm hơn rất nhiều năm.” 


Lữ Cánh Nam nói một tràng dài, rồi đưa nước cho Trác Mộc Cường Ba để gã bình tĩnh lại phần 
nào. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba giờ là một mớ bòng bong, suy đi nghĩ lại sự việc tưởng 
chừng như hoàn toàn không có chút khả năng kia - người Trung Quốc đã biết đến châu Mỹ từ 
rất lâu về trước? Đồng thời còn thường xuyên tới đó? Người Mava và người Trung Quốc có 
chung tổ tiên? Nhưng nghe Lữ Cánh Nam nói một hồi, rồi thêm cả những tư liệu hàng thật giá 
thật kia, dường như đúng là có chuyện như vậy thật. 


Đợi sắc mặt Trác Mộc Cường Ba bớt tái, Lữ Cánh Nam mới nói tiếp: "Được rồi, nói nhiều như 
vậy, mục đích cũng chỉ để anh tin rằng, hơn một ngàn năm trước, người Tạng đã vượt biển đến 
châu Mỹ cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Bởi vì từ năm nghìn năm trước, người 
Trung Quốc chúng ta đã đến châu Mỹ rồi, mà hơn nữa, rất có khả năng vùng đất châu Mỹ ấu 
chính là do người Trung Quốc chúng ta khai phá cũng nên." 


"Không thể nào tin nổi." Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm nói. Gã là người từng đến Bạch thành, 
nhìn thấy vương quốc bằng đá hùng vĩ, nhìn thấy những bức tranh, những pho tượng tỉnh xảo 
tuyệt mỹ, những văn tự phức tạp rối ren. Gã chưa từng thấy nền văn minh nào như vậy, nhưng 
có thể khẳng định, đây chắc chắn là một nền văn minh huy hoàng rực rỡ. Nhưng lúc này đâu, lại 
có người nói với gã rằng nền văn minh ấy, rất có khả năng chính là biến chủng châu Mỹ của nền 
văn minh Hoa Hạ, thật sự là gã khó có thể chấp nhận được. 


Lữ Cánh Nam nói: "Chúng ta tiếp tục nhé? Tốt lắm, thái độ mọi chuyện đều có khả năng xảy ra 
này mới chính là thái độ khoa học của một người làm công tác khảo sát đạt tiêu chuẩn. Theo 
thông tin dịch được trên trục quyển, bọn họ mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trao cho 


Trang 549/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quốc vương bảo vệ, quốc vương đã đáp ứng, sẽ để tòa thành được ánh sáng tảo chiếu vĩnh viễn 
cách lụ với ánh mặt trời. Và ngay sau đó, ngài bắt đầu xây dựng tòa kim tự tháp lớn nhất trong 
lịch sử, tương truyền trên có thể thông tới tận thiên đình, dưới đào sâu xuống tận địa ngục âm 
tụ.” 


"Vậy tại sao vị quốc vương kia tốn nhiều tỉnh lực thỏa mãn yêu cầu của một người ngoại tộc làm 
gì? " Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi. 


Lữ Cánh Nam nói: "Chuyện này hả? Ai mà biết được chứ, có rất nhiều thông tin trong trục 
quyển còn đang đợi giải nghĩa, có rất nhiều điểm chúng tôi vẫn chưa hiểu được. Nhưng có một 
điểm chúng tôi biết, đó là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy chắc là ở trong một kim tự tháp 
Mava." 


Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng đã hiểu, gã thấp giọng nói: "Vì vậu, chuyến diễn tập băng 
rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi, mục đích chính là để tìm kiếm tòa thành ánh sáng tỏa 
chiếu kia. Thế nhưng, tại sao lúc xuất hành lại giấu giếm chúng tôi, cô có thể giải thích được 
không? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, tòa Bạch thành ấy vừa được một công tụ 
dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra, nghe nói là đã vô tình tìm thấy trong khi lắp đặt đường ống 
dẫn dầu xuyên quốc gia, vẫn hoàn toàn phong tỏa tin tức đối với thế giới bên ngoài. Đương 
nhiên, chúng tôi sử dụng cách riêng của mình để có được tin tức, nhưng không thể công khai 
rộng rãi được. Thứ hai, cái gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu này, chúng tôi chỉ biết được cái 
tên, còn rốt cuộc nó là thứ gì, đến giờ chúng tôi vẫn chưa làm rõ được, vì thế, rốt cuộc là các 
anh đi đâu tìm, tìm cái gì, tôi cũng không thể nói cho cụ thể tận tường được. Thứ ba, cũng là 
điểm quan trọng nhất, chúng tôi có nghi ngờ, trong những người tham gia tập huấn lần này, có 
người qua lại với thế lực nước ngoài, tất nhiên cụ thể là ai thì chúng tôi vẫn còn chưa biết." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Y của cô là, trong chúng tôi có nội gian ư? ” 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Nội gian thì không đến nỗi, gọi là người bắn tin đi. Tóm lại, chính 
những nguyên nhân này đã khiến tôi không thể cho các anh biết nội dung cụ thể của hành động 
lần này, tất cả chỉ còn cách nghe theo mệnh trời, nhưng đồng thời..." Lữ Cánh Nam cao giọng, 
"Hành động lần này cũng có thể coi như một lần diễn thử cho chuyến đi tới Bạc Ba La thần 
miếu của mọi người, chỉ tiếc là tình hình diễn thử quá đỗi tệ hại. Với trình độ của mọi người lúc 
nàu, chỉ sợ cả con đường tới Bạc Ba La thần miếu còn tìm chẳng ra, tất cả đã, đã..." 


Lữ Cánh Nam không nói "đã thế nào", nhưng Trác Mộc Cường Ba nhìn ra được, cô muốn nói 
rằng "tất cả đã chết sạch hết cả rồi." Ảnh mắt gã lộ rõ vẻ ngờ vực, thầm nhủ: "Chúng tôi không 
đến nỗi kém cỏi vậy chứ? " 


Lữ Cánh Nam như nhìn thấy được tâm tư gã, liền nói: "Được rồi, anh vẫn còn nghi ngờ phải 
không. Vậu chúng ta có thể làm một so sánh bình đẳng nhé, lần nàu các anh gặp phải một đám 
du kích rời rã như nắm cát khô, hơn nữa còn mạnh ai nấy làm, chứ không phải quân đoàn có 
quy mô và tổ chức. Còn nếu như xuất phát tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, mọi người sẽ phải 
đối mặt với..." Lữ Cánh Nam đứng dậy, mở một ngăn bảo hiểm trên tủ sắt ra, lấy ra một tập văn 
kiện tuyệt mật, ném xuống trước mặt Trác Mộc Cường Ba: "...bọn chúng! ” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm ảnh đầu tiên trên tập tư liệu, lập tức thất thanh kêu toáng lên: "Là 


Trang 550/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hắn, chính là hắn! Ở Khả Khả Tây Lú..." 
Lữ Cánh Nam nói: "Người này tên là Ben Heinz Merkin, anh quen hắn à? " 


Trác Mộc Cường Ba lướt qua hồ sơ của Merkin, suụ nghĩ rất lâu. "Ben Heinz Merkin? " Dường 
như gã có ấn tượng gì đó với cái tên này, song nhất thời cũng không nhớ ra nổi, nhưng có thể 
chắc chắn người đàn ông này chính là người gã gặp ở Tây Tạng và Khả Khả Tây Lý. Trác Mộc 
Cường Ba hỏi: "Giờ hắn ta đang ở đâu? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Không biết, trước khi chúng ta tới Ecuador, hắn đã một mình rời khỏi Trung 
Quốc, cho đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện." 


Giáo sư Phương Tân nhồm người đứng lên, Lữ Cánh Nam nói: "Ông cũng xem đi, giáo sư, có lẽ 
những người này là đối thủ đáng sợ nhất mà mọi người sắp phải đối mặt đấy." 


Giáo sư nhìn cái tên trên tập tư liệu - Ben Heinz Merkin, hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Hắn chính là 
người cậu đã nhắc đến phải không? " Tấm ảnh y mặc quân phục, tóc vàng mắt xanh, lồ lộ cả 
một thể hình cao lớn, khí thế hừng hực khiến người ta đều phải sợ hãi. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Chính là hắn, ánh mắt của tên này như rắn độc vậu. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Chúng tôi đã dựa trên tư liệu của anh cung cấp tiến hành phân tích khuôn 
mặt và sắp xếp ghép hình, cho rằng đây chính là người anh đã nói tới, đồng thời triển khai điều 
tra về hắn luôn. Ben Heinz Merkin, đồng thời có ba quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, có quan hệ mật 
thiết với yếu nhân trong chính trường mười ba quốc gia châu Âu, từng đảm nhiệm chức cố vấn 
cho quân đoàn đặc chủng của các nước như Mỹ, Nga, Ý. Thân thế người này là một bí ẩn, 
không thể điều tra được bất cứ tư liệu nào về ụ trước năm ba mươi lăm tuổi, cứ như thế ba mươi 
lăm tuổi là tự nhiên có mặt trên đời này vậu, hơn nữa còn có mặt với địa vị rất cao nữa, ngoài 
ra, có hạn ngạch tín dụng thấu chi vô hạn của ngân hàng Liên bang. Kết quả điều tra cho biết, 
trong năm đầu tiên y xuất hiện trên thế giới này, đã có ba mươi mấy quan chức cấp cao Âu Mỹ 
nhận lời mời của , tham gia bữa tiệc do y tổ chức. Cùng một năm đó, y trở thành cố vấn của 
quân đoàn đặc chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, kiêm nhiệm thêm giáo quan đội đặc nhiệm 
Hải Báo (Navy SEALs). Y chưa từng có quân hàm, nhưng bất luận là trong trường hợp nào, cũng 
đều xuất hiện với một bộ quân trang..." 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên ngắt lời: "Quân trang? Hình như tôi đã nghe thấy chuyện về 
người nàu ở đâu rồi thì phải, để tôi nghĩ lại xem nào? Merkin, quân trang, quái thật, chắc là tôi 
nghe nói rồi mà, sao lại không thể nhớ được nhỉ..." 


Lữ Cánh Nam mỉm cười: "Vậy sao, xem tiếp cái nàu đi." 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba lại không nhận ra được người trên phần tư liệu này. Lữ Cánh Nam 
liền nói: "Kovsk, từng là cố vấn trong quân đội Nga, thân phận trước mặt của người này có lẽ là 
thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê nào đó ở Nga. Hai người này từng gặp nhau trên lãnh thổ 
Trung Quốc, và bị người của chúng tôi phát hiện. Giờ chắc hai người biết, đối thủ của chúng ta 
là người như thế nào rồi chứ." 


Trác Mộc Cường Ba như được nghe thiên thư, kêu lên: “Trời ơi, giáo quan của lính đặc chủng 
Mỹ và lính đánh thuê Nga, sao bọn họ cũng có hứng thú với món này vậy? ” 


Trang 551/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Phải, với thân phận và địa vị của họ, không nên là người hứng thú với 
Bạc Ba La mới phải, nhưng theo tin tức chúng tôi thu được, chính là người tên Merkin, đã tỏ ra 
có mối quan tâm rất lớn đến việc này." Cô đưa tau xếp gọn lại đống tư liệu ở giữa, vừa sắp xếp 
vừa nói, "Chỗ này là tư liệu của những người từng tiếp xúc với Ben, trong đó có rất nhiều nội 
dung mọi người không thể biết được, chỉ có thể cho hai người xem chừng này mà thôi." 

Lúc nàu, trang tài liệu cuối cùng rơi xuống mặt bàn, trên trang giấy trống trơn một khoảng lớn, 
chỉ có ảnh chụp sau lưng của một người. Lữ Cánh Nam nói: "Người này là kẻ có thân phận thần 
bí nhất trong tất cả những người từng tiếp xúc với Ben, khả năng thoát khỏi sự theo dõi của 
cực cao, nhân viên của chúng tôi theo dõi nhiều ngày, cũng chỉ có thể chụp được một tấm ảnh 
sau lưng thế này, các tư liệu khác hoàn toàn không có." 


Không ngờ, cả Trác Mộc Cường Ba lẫn giáo sư Phương Tân cùng đồng thanh thốt lên: "Cái 
bóng lưng này sao quen quái ” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nói: "Tôi thấu rất giống cái bóng chúng 
ta từng gặp ở kim tự tháp." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Không, tôi thấy giống bóng lưng một người khác hơn, nhưng 
không thể nào là người ấy được." Ông nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi lắc đầu cười cười, 
"Thật sự là rất giống." 


Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi: "Là ai vậy, thầy giáo? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đó là một người có danh tiếng rất lớn trong giới nghiên cứu sinh vật 
học, y từng ba lần liên tiếp giành giải thưởng Polvtex ở diễn đàn sinh vật học Matthew Liva đó." 


"Chà. Lợi hại vậy saol " Trác Mộc Cường Ba há hốc miệng, gã biết rõ, giải thưởng Polvtex ở 
diễn đàn Matthew Liwa này giống như là giải Nobel trong giới động vật học vậy. Danh tiếng của 
giáo sư Phương Tân cao như thế mà cũng chưa một lần được nhận. Năm nay diễn đàn vốn đã 
chuẩn bị trao cho ông giải thưởng này rồi, nhưng giáo sư lại bị gã ép tham gia cái kế hoạch tìm 
chó ngao này, vậy là không thể không bỏ qua giải thưởng Polvtex. Gã thật không thể ngờ, lại có 
người liên tiếp được giải nàu ba lần liền. 


Giáo sư Phương Tân nói: "m, phạm vi nghiên cứu của tôi chủ yếu tập trung vào loài chó, 
nhưng v thì có nghiên cứu rất sâu đối với cả giới động vật. Có điều, nên bình luận về người nàu 
thế nào nhỉ, trong giới nghiên cứu sinh vật chúng tôi, mọi người đều gọi y là tên điên, trong 
phạm vi nghiên cứu của ụ, có rất nhiều lĩnh vực đã vượt quá tư tưởng bình thường. Chẳng hạn 
như, y cho rằng hiện nay động vật và thực vật hoàn toàn phân rõ giới hạn, lẽ ra phải có một vật 
chủng quá độ mới đúng, vậy là cứ dốc sức nuôi trồng một loại vật chủng ở giữa động vật và thực 
vật, đó không phải những loại thực vật ăn thịt như cây nắp ấm đâu, mà là một loại vật chủng 
hoàn toàn mới, có thể chạy nhảy, săn môi tìm thức ăn như động vật, đồng thời cũng có thể dựa 
vào quang hợp để sinh tồn như thực vật nữa. Để đạt được mục đích này, ụ đã cho gen của động 
vật và thực vật tạp giao với nhau, thậm chí đưa lên vũ trụ để làm biến dị bằng bức xạ vếu, hình 
như cuối cùng cũng chưa thành công. Hơn nữa, có tin đồn, để bồi dưỡng được một số gen ưu tú, 
còn thụ tinh cho một số loại động vật hoàn toàn khác nhau, thậm chí bao gồm cả con người. 
Nhưng ngoài ra cũng tham gia nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gien, phương pháp dùng 
sinh vật khống chế sâu bệnh cũng có liên quan nhiều tới lú luận của y, và cũng chính y là người 
đưa ra liệu pháp chữa bệnh bằng gien. Tóm lại, con người này công tội ngang nhau, là một quái 


Trang 552/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhân, tôi rất khâm phục.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Không ngờ lại có người như vậy, người này tên là gì thế? " 
"Soares Kahn." Giáo sư Phương Tân không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngau. 

Bí mật về bộ tộc Qua Ba 


Lữ Cánh Nam thu lại những tư liệu tuyệt mật trên bàn, rồi nói: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi 
không vội cho các anh xuất phát chưa. Các hạng mục huấn luyện của các anh vẫn chưa hoàn 
thành, chúng tôi cũng chưa nắm bắt được một số tư liệu hết sức then chốt, mà quan trọng nhất 
là, năng lực hiện tại của mọi người vẫn chưa thích hợp tham gia hành động khảo sát lần nàv. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà, địa phương chúng ta cần khảo sát ở trong lãnh thổ Trung 
Quốc, ở Trung Quốc và ở nước khác, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó.” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Có gì khác chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là anh có thêm vũ khí và một số 
trang bị cao cấp hơn thôi, mà khảo sát chân chính hoàn toàn không phải dựa vào những thứ ấu, 
thứ có thể dựa vào, chỉ có năng lực bản thân thôi, mọi người cần phải nâng cao năng lực của 
mình lên một cấp độ nữa. Chẳng hạn như tại sao lần này tôi có thể dễ dàng băng qua rừng rậm, 
còn mọi người lại không làm được? Không phải là tôi biết nhiều hơn mọi người bao nhiêu loài 
động vật, tôi cũng như anh thôi, có rất nhiều loài sinh vật tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng điểm 
khác biệt giữa chúng ta là tôi có thể thấy bản chất của sinh vật qua bể ngoài của chúng. Loài 
động vật này tiến hóa ra các cơ quan như vậy, chúng sẽ có công dụng gì, màu sắc trên da của 
chúng, những màu nào là để cảnh cáo, những màu nào chứng tỏ có độc, kết hợp với toàn bộ 
quần thể sinh vật và các loài thực vật xung quanh, anh sẽ hiểu được đó là một sinh vật có tính 
chất như thế nào, thiên địch của nó là gì, nguồn thức ăn của nó ở đâu. Một ví dụ khác, loài thực 
vật nào ăn được, đây không phải thuộc lòng là xong, trên thế giới nàu có cả ngàn cả vạn loài 
thực vật, anh mãn đời cũng nhớ không hết, chúng ta có thể học theo các loài động vật, hoặc có 
thể dùng cách nhịn đói tám tiếng để trắc lượng. Còn cả thời tiết nữa, thời tiết trong giới tự nhiên 
biến hóa khôn lường, cho dù là nhà khoa học nghiên cứu khí tượng cả đời cũng không thể dự 
báo chính xác trong hai mươi tư tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ xuất hiện biến đổi thế nào, nhưng 
chỉ cần anh nắm bắt được phương hướng chủ đạo, biết được quan hệ giữa khí áp, tốc độ gió, độ 
ẩm không khí, anh có thể đưa ra phán đoán đại thể. Tất cả những thứ này, tôi đều chưa dạu cho 
mọi người, mọi người mới chỉ có cơ sở, vẫn cần phải nâng cao thêm một bước nữa đã." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi nghĩ là môi trường tự nhiên ở chỗ Bạc Ba La thần miếu không 
đến nỗi hung hiểm hơn cả rừng nguyên sinh châu Mỹ đâu." 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Sai rồi! Tôi cho anh xem thứ này, là một thứ vô cùng quen thuộc với 
anh." Cô mở máy tính, tìm trong kho dữ liệu mã hóa ra một bản ảnh quét của trục quuển, văn tự 
trên đó gần giống cả Tạng văn cổ lẫn Tạng văn hiện đại. Trác Mộc Cường Ba vừa liếc một cái 
đã nhận ra ngay, đây chính là Cổ kinh Ninh Mã mà gã đã đọc từ nhỏ tới lớn, đến cuối cùng chỉ 
cần trông thấy thôi là đã gật gà muốn ngủ. 


Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính nói: "Đây là một bộ kinh cổ phải không, văn tự 
trên đó cũng không phải tiếng Tạng cổ, viết gì vậy? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Cường Ba thiếu gia, anh nói cho giáo sư Phương Tân đi." 


Trang 553/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những kú hiệu trên màn hình, dở khóc dở cười, đây là đoạn khai diễn 
thần thoại trong Cổ kinh Ninh Mã, gần như chuyện các vị thân khai thiên lập địa vậu. Trác Mộc 
Cường Ba thực tình không thể nào hiểu nổi, các nhà nghiên cứu này đang nghiên cứu cái gì mà 
lại lôi chuyện thần thoại ra coi là thật nữa. Gã đành miễn cưỡng giải thích: "Đây là một đoạn kể 
câu chuyện chúng thần sáng tạo ra trời đất mới, đại khái là những vị thần minh muốn mang ánh 
sáng đến, chôn vùi bóng đêm, bọn họ đã tìm thấu cửa vào địa ngục, phiêu bạt mấy vạn năm trên 
dòng Minh hà đen như mực, lại vượt qua địa ngục man hoang, quái thú ở đó cao bằng tòa nhà 
ba tảng, da dàu như giáp xe tăng, chim ở đó ăn thịt người và bò dê như chim sâu mổ thóc vậu, 
côn trùng ở đó cao bằng người, con muỗi to hơn con bò..." Nói miên nói mang, rồi Trác Mộc 
Cường Ba không khỏi bật cười nói: "Tôi thật không hiểu nổi, giáo quan, chẳng lẽ cô cho rằng, 
đây... kha kha... những ghi chép này thì có liên quan gì đến Bạc Ba La thần miếu chứ? " 


Lữ Cánh Nam nói với vẻ hết sức nghiêm túc: "Theo kết quả phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn 
tư liệu, chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có khả năng chính là miêu tả chân thực câu 
chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba khai phá vùng đất xâu dựng Bạc Ba La thần miếu." 


"Hả, " Trác Mộc Cường Ba suýứt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra, lại nghe Lữ Cánh 
Nam nói tiếp: "Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có chỗ phóng đại trong đây, nhưng 
cũng đủ để chúng ta thấu hoàn cảnh tự nhiên ở đó hiểm ác thế nào rồi." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Nói như vậy thì thân thế của tôi có quan hệ rất lớn với Bạc Ba 
La thần miếu kia rồi, đúng là Phật tổ hiển linh để cho tôi đi kiếm kiếp trước của mình à? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Giờ cũng chưa tiện đưa ra phán đoán, có điều cũng không phải là không có 
khả năng ấy xảu ra. Phải có..." 


"Thái độ khoa học rằng tất cả mọi khả năng mọi khả năng đều có thể xảy ra, tôi biết rồi, " Trác 
Mộc Cường Ba tiếp lời, "nhưng cô cũng biết, thần thoại và tình hình thực tế rốt cuộc khác nhau 
nhiều như thế nào chứ, động vật cao bằng tòa nhà ba tầng, cô đã thấy bao giờ chưa vậy, giáo 
quan? ” 


Lữ Cánh Nam đáp: "Chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Truyền thuyết Tử K Lân của 
anh, chẳng phải cũng từ trong cuốn cổ kinh này mà ra hay sao? Tại sao anh có thể tin tưởng 
chắc chắn vào Tử Kỳ Lân mà dè bỉu coi thường những nội dung khác trong cùng một quyển 
kinh như vậy? ” 


Nụ cười trên mặt Trác Mộc Cường Ba lập tức đông cứng, gã nghiền đi ngẫm lại lời Lữ Cánh 
Nam vừa nói, song vẫn không thể nào chấp nhận được giả thuyết của cô. Những điều Lữ Cánh 
Nam nói hôm nay đều vượt quá phạm vi cảm tri của gã, thật tình là Trác Mộc Cường Ba không 
sao chấp nhận được. 


Lữ Cánh Nam lại nói: "Đúng rồi, lạt ma Á La có kể cho tôi về những việc mọi người trải qua ở 
Bạch thành.” 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm hỏi: "Thì sao chứ? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Thực ra đây cũng là vấn đề mà lần này chúng tôi tương đối lo lắng. Vì 
đến giai đoạn thứ ba mọi người mới bắt đầu tiếp xúc với cơ quan cạm bẫu, lần này có thể mau 
mắn sống sót, một nửa là nhờ lạt ma Á La giúp đỡ, nửa còn lại có thể coi như ông trời có mắt 


Trang 554/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đi, may mà mọi người mới chỉ gặp phải những thứ đơn giản thôi. ˆ 


Trác Mộc Cường Ba đã nhớ ra, lạt ma Á La nói những cơ quan chí mạng đó, chỉ có thể coi như 
cạm bẫy, vẫn chưa thể tính là cơ quan được, khi ấy gã đã ngẩn ra mất một lúc, lần này đến cả 
Lữ Cánh Nam cũng nói như vậu nữa, gã bèn hỏi: "Phải rồi, tôi cũng đang muốn hỏi đại sư Á La 
đâu, tại sao ngài lại hiểu biết về cơ quan học như thế? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Bởi vì bản thân đại sư, chính là một cao thủ cơ quan học." Nói đoạn, cô đưa 
mắt nhìn sang phía ông. 


Lạt ma Á La mỉm cười nói: "Cách nói `cơ quan' này xuất phát từ Trung Nguyên, từ trước khi Lỗ 
Ban chế tạo đồ vật, đã có một từ gọi là `\cơ quan' chỉ thứ này rồi, sau đó trải qua ngàn năm, 
ngành học thuật về cơ quan được diễn dịch nhiều lần ở Trung Nguyên, và đạt đến trình độ bất 
cứ quốc gia nào trên thế giới cũng không thể bì kịp, vô số người tài trong lịch sử đều rất tinh 
thông môn cơ quan học này. Văn vương diễn giải Chu dịch, Khương Tử Nha giỏi chế tạo đồ, 
thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan, thời Xuân Thu có các danh gia như Công 
Thâu Ban (tức Lễ Ban), Mặc Địch, Tôn Vũ, Tiên Chẩn; thời Chiến Quốc có Quỷ Cốc Tử, Ngô 
Khởi, Tôn Tẫn và Cam Thạch; thời Tần có Lã Bất Vi, thời Hán Sở tranh hùng có Phạm Tăng, 
Trương Lương, Hàn Tín; thời Hán có Ban Siêu, Đinh Hoãn, Trương Hoành, Ngụy Bá Dương; 
thời Tam Quốc có Gia Các Lượng, Chu Công Uẩn, Mã Quân; thời Nam Bắc triều có Tổ Xung 
Chi, Vô Hoài Văn; còn đến đời Tùy Đường, hậu nhân có cơ sở của các danh gia như Lý Tịnh, 
Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Tăng Nhất Hành, lại càng phát huy cơ quan học đến mức đỉnh 
cao, chỉ kém chút nữa thôi là đã hoàn thành bước đột phá từ thời đại binh khí lạnh đến thời đại 
binh khí nóng. Mà Bạc Ba La thần miếu chúng ta đang muốn tìm kiếm đây, chính là được xây 
dựng trong thời kỳ cơ quan học phát triển đỉnh cao này. Thời đó Đại Đường và Thổ Phồn qua lại 
rất mật thiết, kinh tế, tôn giáo, văn hóa đều có sự giao lưu, những cơ quan lần nàu mọi người 
gặp phải trong địa cung Mava so với cơ quan trong kiến trúc thời kỳ Thổ Phồn... ôi, sau nàu anh 
học sẽ biết, từ từ có dịp chúng ta sẽ trao đổi sau." 


Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi: “Trong nội dung mật tu của đại sư, cũng có cả cơ quan học nữa 
sao? ” 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không, đó là chuyện từ trước khi mật tu, văn hóa Trung Nguyên mênh 
mông như biển lớn, tôi chẳng qua chỉ là hạt muối giữa biển cả. Hôm nay tôi tạm không nhắc 
đến cơ quan học, tôi có mặt ở đây là để nói cho Cường Ba thiếu gia biết chuyện liên quan đến 
bộ tộc Qua Ba.” 


"Bộ tộc Qua Ba? " Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, tò mò nhìn lạt ma Á La với vẻ dò 
xét. 


Lạt ma Á La gật đầu nói: "Đúng thế. Vừa rồi Cường Ba thiếu gia phản ứng rất mạnh với chuyện 
tổ tiên bộ tộc Qua Ba đã khai phá vùng đất để xây dựng Bạc Ba La thần miếu mà Lữ giáo quan 
nhắc tới, có điều tôi muốn hỏi Cường Ba thiếu gia một câu, rốt cuộc cậu hiểu gì về bộ tộc Qua 
Ba? " 


"Bộ tộc Qua Ba..." Trác Mộc Cường Ba lặp lại từ một lượt, đồng thời ngẫm nghĩ trong đầu. Bộ 
tộc Qua Ba mà gã biết, nghe đồn là một dân tộc sống trong hãy Himalaya, đốt nương làm rẫu, 
bện thừng ghi chép sự việc vì không có văn tự. Người ta biết đến họ nhiều nhất là qua lối sống 
chung với sói, nhưng rất ít người được trông thấy họ. So ra thì bọn họ giống với những người 


Trang 555/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nguyên thủy cách lụ khỏi thế giới này, tương tự như các cư dân Kukuer vậu. Toàn bộ hiểu biết 
của Trác Mộc Cường Ba về bộ tộc Qua Ba, bao gồm cả Tử Kỳ Lân, đều bắt nguồn từ đủ các 
truyền thuyết trong ngôi làng gã sinh ra, và những lời giải thích của cha gã. 


Lạt ma Á La nở một nụ cười như thể đang cố tỏ ra cao thâm khó lường, đến khi cả giáo sư 
Phương Tân cũng bị làm cho tò mò, cho tới khi Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Tôi biết ít 
lắm." Ông mới bắt đầu lên tiếng: "Bộ tộc Qua Ba, từng là đội quân mạnh nhất của Thổ Phỏn! " 


"Hả? " "Cái gì? " "Không phải là bộ tộc bảo vệ Tứ Phương thần miếu hay sao? " Trác Mộc 
Cường Ba và giáo sư Phương Tân gần như cùng lúc kêu lên. Một dân tộc nguyên thủy như vậy, 
quả thực bọn họ không thể nào tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với quân đội Thổ Phồn cả. 


Nhìn bộ dạng khoan thai và nụ cười mỉm thần bí trên gương mặt lạt ma Á La, Trác Mộc Cường 
Ba và giáo sư Phương Tân tức khắc cảm thấy tâm trạng đang sôi sục của mình từ từ lắng lại, chỉ 
lặng lẽ đợi ông nói tiếp. 


"Bộ tộc Qua Ba có tổng cộng ba nhánh, nhưng cùng chung một cội rễ, nếu nói kỹ càng, chỉ sợ 
không thể nói hết được, Ở đây tôi chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu thôi. Mọi người cũng 
đừng hỏi gì, đợi tôi nói xong đã." Giọng lạt ma Á La vang vang trong phòng, khiến người nghe 
cảm thấy bình tâm tĩnh trí, "Bộ tộc Qua Ba khởi nguồn từ nước Tượng Hùng, là một nhánh nhỏ 
trong mười hai tiểu bang của nước Tượng Hùng cổ. Tập tục sống chung với sói của họ tương 
truyền đã có từ thời cổ. Bộ tộc này dân số rất đông, sống trong hang núi, tính cách mạnh mẽ, 
háo võ, háo đấu, tính cách như loài sói. Nhưng trước đó Tượng Hùng hùng mạnh vô song, bộ 
tộc Qua Ba hoàn toàn không nổi bật. Khi Tượng Hùng thất thế trước Thổ Phỏn, cánh quân 
mạnh nhất của Thổ Phôn chủ vếu là người của bộ tộc Qua Ba, bấy giờ đã đánh cho nước Tượng 
hùng thất bại liểng xiểng, lịch sử gọi là Đạo quân Ánh sáng. Vẻ sau biên chế trong cánh quân 
này chỉ còn toàn là người bộ tộc Qua Ba. Đạo quân Ánh sáng được bậc nhân tài kiệt xuất nhất 
Thổ Phỏn, Tùng Tán Can Bố xây dựng, mới đầu chỉ có chưa đầy vạn người, khi đông đảo nhất 
cũng không quá hai vạn. Tương truyền Tùng Tán Can Bố có được người Qua Ba trợ giúp, lấu 
làm mừng rỡ, liền di chuyển toàn bộ bộ tộc đến gần Vương đô. Để sắp xếp chỗ ở cho họ, ngài 
đã phái người đào đá làm hang động, tổng cộng đào được tám hang, mỗi hang chứa hơn vạn 
người, trong sử sách gọi là Lang Cương. Thời kỳ đầu, gần như không ai biết đến sự tồn tại của 
cánh quân này. Nhưng tới thời Xích Tùng Đức Tán, quân Hóa Thân của Thổ Phồỏn đã danh chấn 
Tây Vực, uy danh vang đến tận Đại Đường. Mà quân Hóa Thân chính là tên gọi Đạo quân Ánh 
sáng do một vương quốc nhỏ bị nó đánh bại đặt cho. Có thể nói như thế này, Thổ Phồn phía 
Đông giáp với Đại Đường, phía Bắc giáp Đột Quyết, phía Tây lấu Đại Bột Luật, Tiểu Bột Luật 4, 
phía Nam chiếm Ni Bà La 5, mở ra một cương thổ rộng lớn, truyền đời thống trị được hơn hai 
trăm năm có dư, phần lớn cũng nhờ vào sức mạnh có tính quyết định nhất của Đạo quân Ánh 
sáng, kể từ ngàu được thành lập đã hùng cứ cao nguyên, hơn hai trăm năm chưa từng biết mùi 
thất bại. Các chiến tướng nổi tiếng thời Tùu Đường như Hầu Quân Tập, Tiết Nhân Quý đều 
thua to dưới tau bọn họ. Họ chính là con át chủ bài của quân đội Thổ Phồn, cũng chính là nên 
móng giữ vững vương triều Thổ Phồỏn." 


Điều này... Trong lòng giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều vô cùng nôn nao muốn 
hỏi. Có một cánh quân mạnh mẽ nhường ấy, nhưng sao cả hai bọn họ đều chưa từng nghe nhắc 
tới bao giờ? Có điều lạt ma Ä La đã nhắc nhở, hai người đều cố nín nhịn mà nghe ông nói tiếp. 


"Đó là nhánh đầu tiên. Nhánh thứ hai, lập ra sau khi Đạo quân Ánh sáng thu thậm thêm người 


Trang 556/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bộ tộc Qua Ba vào huấn luyện. Khi ấy Trấn Biên miếu hay còn gọi là Tứ Phương miếu của Tùng 
Tán Can Bố đại vương đã xây dựng xong. Để giữ những bảo vật quú giá nhất, ngài đã điều ra 
bốn đội hộ vệ trong Đạo quân Ánh sáng canh Tứ Phương miếu. Đây chính là nguồn gốc của bộ 
tộc Qua Ba bảo vệ Tứ Phương miếu mà mọi người đã biết. Bọn họ không chỉ bảo vệ có một 
ngôi miếu ở Cực Nam, mà toàn bộ Tứ Phương miếu. Nhánh cuối cùng, là một số người Qua Ba 
còn lại, được biên chế vào các đội quân bình thường, theo quân đội dân dân di chuyển đến địa 
giới Tứ Xuyên ngày nay. Trên thực tế, đến nay có rất nhiều người Tạng là hậu duệ của quân đội 
Thổ Phồn ngày ấy, vốn trên đường hành quân đánh trận có thể đã nhận lệnh đồn trú tại nhiều 
nơi khác nhau. Như Cao Át, Anh Cách, còn cả bộ tộc Nạp Tây khá nổi tiếng nữa, đều có tổ tiên 
quân Thổ Phỏn cả. Tại sao tôi lại kể cho hai người nghe về Đạo quân Ánh sáng thành viên toàn 
là người Qua Ba này chứ? Nguyên nhân hết sức đơn giản, bọn họ không chỉ bảo vệ Tứ Phương 
miếu, mà còn có quan hệ trực tiếp với Bạc Ba La thần miếu. Có một sự thật lịch sử mà chúng ta 
không thể không nhìn thẳng vào: Mặc dù các Tán thổ của Thổ Phồn có nhiều người từng bị ám 
sát, nhưng hầu hết đều chết dưới tay những đại thần thân tín ở ngay bên cạnh hoặc do một 
chuỗi các âm mưu ám hại, song ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật, bị kẻ bên ngoài ám sát 
thành công, duy chỉ có Tán thổ Lãng Đạt Mã mà thôi. Còn nữa, trong lịch sử Thổ Phôn, chuyện 
xuất hiện hai triều đình một lúc, cũng chỉ có ngoại lệ duy nhất đó, bao đời Thổ Phồn lúc nào 
cũng chỉ có một vị. Ngoài ra trong lịch sử Thổ Phồn không phải không có khởi nghĩa của thường 
dân, thậm chí có thể nói rằng chúng xảy ra liên miên, nhưng thành công thì chưa hề có cuộc 
nào. Chỉ có Lãng Đạt Mã sau khi diệt Phật, bị nghĩa quân tấn công tiêu diệt, cả vương triều mới 
theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân chính là... sau khi Lãng Đạt Mã tuyên bố diệt Phật 
không được bao lâu, đạo quân Ánh sáng thất bại, bỗng đột nhiên biến mất cùng với toàn bộ bảo 
vật giấu trong Tứ Phương miếu! Không ai biết bọn họ đi đâu, bởi vì đó là một giai đoạn lịch sử 
hoàn toàn kín bưng, chúng tôi chỉ biết rằng vệ sĩ bên cạnh Lãng Đạt Mã không còn là người của 
Đạo quân Ánh sáng nữa. Vị Tán thổ sau nàu cũng không còn khống chế được Đạo quân Ánh 
sáng, kẻ địch mà các nông nô khởi nghĩa phải đối mặt cũng không phải là Đạo quân Ánh sáng 
vô địch nữa. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu, theo ý kiến tranh cãi của các chuyên gia, rất có khả 
năng Đạo quân Ánh sáng đó chính là đội bảo vệ đã đưa báu vật trong Tứ Phương miếu vận 
chuyển đến Bạc Ba La thần miếu. Bọn họ có lẽ đã ở lại Bạc Ba La, và bộ tộc Qua Ba mà chúng 
ta sắp phải giáp mặt có lẽ chính là hậu duệ của họ. Được rồi, hai người có thể đặt câu hỏi. " 


"Ùm, ừm, " Trác Mộc Cường Ba cổ họng giật giật, vội hỏi: "Sao tôi chưa từng nghe nói đến một 
đội quân hùng mạnh như vậy nhỉ? ” 


Lạt ma Á La thản nhiên đáp: "Đương nhiên, đội quân này..." ông chỉ vào đống tư liệu nói, 
"trong các tư liệu không có, trong sử sách cũng chưa từng ghi chép, bằng không, đâu cần tôi 
ngồi đây giải thích với hai người lai lịch của nó. Trên thực tế, sự tổn tại của đạo quân này, mỗi 
triều đại Thổ Phồn cũng chỉ có hai người được biết, một chính là Tán thổ, người còn lại chính là 
thống soái tối cao của Đạo quân Ánh sáng. Vị thống soái tối cao nàu, thông thường đều do quú 
tộc người Tượng Hùng đảm nhiệm." 


"Nhưng đó đâu phải một hai người, đó là cả một đạo quân trên vạn người cơ mà, không lẽ nào 
không có chút vết tích gì trong lịch sử? " Câu hỏi của giáo sư Phương Tân trực tiếp cụ thể hơn 
nhiều. 


Lạt ma Á La gật đâu: "Đúng thế, trong sử sách cũng có nhiều chỗ nhắc tới, chẳng qua là chưa 
bao giờ được người ta chú ú đến mà thôi. Binh sĩ trong Đạo quân Ảnh sáng đều được gọi là quân 


Trang 557/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hóa Thân. Nói cách này, ban đầu có lẽ là do nhà Đường hoặc một vài vương quốc nhỏ bị Thổ 
Phồn thôn tính lưu truyền ra ngoài. Về sau trong các thư tịch, đều dùng tên này để gọi quân Thổ 
Phồn luôn. Kỳ thực ý nghĩa ban đầu của nó ý là để chỉ đạo quân này quá đỗi mạnh mẽ, không 
giống người phàm, đều do quỷ thần hóa thân mà thành. Trong Tây Tạng vương thống ký có 
nhắc đến chuyện Tùng Tán Can Bố cầu thân với Nepal, Đại Đường, từng viết trong thư rằng, 
nếu không gả công chúa cho ta, ta sẽ dùng quân Hóa Thân đánh các người, cướp công chúa vẻ. 
Còn về tính chân thực của thư tín thời ấy, các nhà nghiên cứu sử học đã từng nhiều bận tranh 
cãi, thực ra cái tên quân Hóa Thân, phải đến đời Xích Đức Tùng Tán mới có, chỉ vì cái tên nàu 
quá nổi bật, nên Tâu Tạng vương thống ký sau đó mới lấy sử dụng luôn. Có điều chúng tôi cho 
rằng hành vi lấy vũ lực uy hiếp nhắc đến trong thư là chính xác. Dù sao thì lúc lập nên Đạo quân 
Ánh sáng nàu Tùng Tán Can Bố hãy còn trẻ, chưa đảy hai mươi. Tuổi trẻ khí thịnh, câu thân với 
nước lớn, muốn khoe khoang một chút cũng là điều có thể lú giải được. Có điều đâu đâu cũng 
vậy, trong sử sách các nước đều chỉ nhắc đến đạo quân này một cách rất lẻ tẻ vụn vặt, cùng lắm 
là nhắc đến mấy chữ `\quân Hóa Thân, còn về nhân số, vũ khí trang bị, áo giáp, dàn trận, cờ 
chiến, chủ soái... nhất loạt đều chưa từng có ghi chép.” 


“Fại sao? ” 


"Bởi vì Đạo quân Ánh sáng khác với những đạo quân bình thường. Mỗi trận chiến, họ nhất định 
đều phải tế huyết kỳ." Lạt ma À La dường như đã đoán trước Trác Mộc Cường Ba sẽ hỏi câu 
nàu. 


"Tế huyết kỳ? " Trác Mộc Cường Ba lại không hiểu gì, nhưng giáo sư Phương Tân thì không 
khỏi lạnh sống lưng, đưa tay khẽ vuốt những hạt mồ hôi li ti trên trán. 


Lạt ma Á La gật đầu: "Nói một cách đơn giản, chính là không có tù binh... nói cách khác, chính 
là không để lại người sống." Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng lạt ma Á 
La cũng nói rõ ra, rồi giải thích tiếp, "Thực ra, cách làm này cũng là học ở Trung Nguyên thôi, 
thời Chiến Quốc, nước Tần có một vị danh tướng tên là Bạch Khởi, mỗi trận chiến đều tế huyết 
kù, trên chiến trường chỉ để lại quân sĩ của mình còn đứng, còn kẻ địch thì đều nhất loạt chặt 
hết đầu. Chỉ riêng nước Sở thôi đã có không dưới một triệu binh sĩ bị Bạch Khởi trảm thủ rồi, 
thời đó, như vậy gần như đã là thảm họa diệt quốc rồi. Có nhà sử học còn nói, nếu không có 
Bạch Khởi, nước Tần muốn thống nhất Trung Nguyên ít nhất cũng phải tốn thêm một trăm năm 
nữa. Còn Đạo quân Ánh sáng, vốn được lập nên để đối phó với vương triều Tượng Hùng, Tùng 
Tán Can Bố lúc nào cũng cảm thấy đạo quân này vẫn còn có gì đó chưa đầy đủ. Về sau khi hai 
vị công chúa Nepal và Đại Đường vào Tây Tạng, mang theo rất nhiều tri thức quân sự và trang 
bị tác chiến, Đạo quân Ánh sáng mới ngày một hoàn thiện, cuối cùng đánh bại Tượng Hùng, chỉ 
trong một trận chiến đã lưu danh, xác lập địa vị bá chủ cao nguyên mới của nước Thổ Phồn." 


Trác Mộc Cường Ba hít sau một hơi khí lạnh, cố hỏi tiếp: "Nếu đạo quân đó bí mật như vậy, tại 
sao đại sư...” 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không phải tôi biết, mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ 
chuyên gia đó. Muốn đưa ra được kết luận này, không chỉ nghiên cứu Tạng văn, còn phải đi sâu 
nghiên cứu cả lịch sử các vương quốc, thành bang, bộ lạc lớn nhỏ ở khu vực cao nguyên và Tâu 
vực thời bấy giờ, cùng với rất nhiều bằng chứng phụ khác như sử thi, truyền thuyết, ca khúc và 
các tranh vẽ, tỷ như trong sử thi Cách Tát Nhĩ vương có hàm ẩn câu chuyện thu nhận và biên 
chế người Qua Ta thành quân đội chẳng hạn." 


Trang 558/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nghe mà á khẩu không nói năng được gì, cả giáo sư Phương Tân cũng 
không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. 


Đến lúc này Lữ Cánh Nam mới lên tiếng: "Giờ thì anh đã biết mọi người sắp đến nơi nào chưa? 
Đối thủ của các anh mạnh mẽ hơn quân du kích, còn dân tộc ở đó thì đáng sợ gấp bội các bộ lạc 
ăn thịt người. Một dân tộc sống chung với chó sói, được gọi là Đạo quân Ánh sáng bất bại, anh 
thử nghĩ xem: môi trường tự nhiên còn ác liệt hơn rừng nguyên sinh Nam Mỹ, cơ quan cạm bẫu 
hung hiểm hơn bất cứ nơi nào. Các anh thậm chí cả rừng nguyên sinh còn không thể băng qua 
được, dựa vào cái gì để tìm kiếm Bạc Ba La thản miếu và Tử Kỳ Lân đây? Chỉ dựa vào vận mau 
thôi hả? " 


Chú Thích 


ma nnaaaanm 


1. Olmec là nền văn minh lớn đầu tiên tại châu Mỹ thời tiền Colombo, kéo dài từ năm 1200 tr. CN đến năm 300 
tr. CN. 


2. Dõng là người đất hay người gỗ tuẫn táng theo người chết thời cổ; thành ngữ này nghĩa là "người khởi xướng ra 
việc làm dõng”, ú chỉ người đầu têu ra những tật xấu thói hư. 


3. Nhật Bản ngày nay. 
4. Quốc gia cổ nằm ở vùng phía Bắc Kashmir trên lưu vực sông Ấn. 


5. Nepal ngày nau. 


Trang 559/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 12 - Bí Vật Về Nhà Thám Biểm Stanley 


Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba ngần ngừ do dự, lại nhắc nhở lần nữa: "Nếu giờ muốn 
rút lui thì vẫn chưa muộn đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba đứng phắt dậy nói: "Ai bảo rút lui chứ? Ai bảo muốn rút lui chứ? ” 


Lạt ma À La và giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn nhau cười cười. Tính cách của Trác Mộc 
Cường Ba quả thực quá dễ nhìn thấu, gần như ai cũng biết nhược điểm của gã ở đâu. 


Giáo sư Phương Tân thầm nhủ: "Cái cô Lữ Cánh Nam này giỏi thuật công tâm thật, trước tiên 
dùng một đống số liệu làm Cường Ba đầu váng mắt hoa, sau đó lại dùng tư liệu làm môi nhử, 
từng chút từng chút hút lấu hứng thú của Trác Mộc Cường Ba. Giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi. 
Vốn là định dạo rút lui để uụ hiếp đối phương, giờ thì... Có điều, Cường Ba không phải người dễ 
chịu thua, tiếp tục hợp tác không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa." 


Lữ Cánh Nam nói: "Tốt lắm, nếu anh đã không muốn rút lui, và nếu không có vấn đề gì khác 
nữa, theo như tôi nói hôm qua, có phải là nên đưa bản tổng kết của anh cho tôi xem rồi không? 


Hi 


Trác Mộc Cường Ba ngắng cao đầu ưỡn ngực lên: "Chưa viết! " 
Lữ Cánh Nam nói: "Vậy thì, tôi đã nói là...” 


Trác Mộc Cường Ba thẳng thắn đáp: "Phạt chép một vạn lần thôi mà, không vấn đề. Tôi đi 
chép một vạn lần là xong." 


Lữ Cánh Nam vân vê câu bút trên tay, gật gật đầu nói: "Vậy thì đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây 
anh có thể đem chuyện này đi nói rõ đầu đuôi với mọi người, vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi. 
Tới lúc thích hợp, tôi sẽ đích thân nói một tiếng xin lỗi. Có điều, khuyết điểm của mọi người thì 
vẫn là khuyết điểm, đã hiểu chưa? " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ hai chồng tư liệu trên bàn, ngần ngừ hỏi: "Vậy, còn...tư liệu thì sao? ” 


Lữ Cánh Nam giờ mới nói hẳn ra: "Còn nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của 
tôi làm toáng lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh thế nào? Không phải là 
không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không đạt yêu cầu 
của tôi đặt ra. Nếu anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu nàu, anh vẫn có thể khắc chế 
mình không đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, thì anh cứ lấu đi, chẳng sao cả. Thực ra, căn bản 
không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên. Ở đây, tôi chính là chỉ huy tối cao. Tôi đã nói rồi, tôi 
huấn luyện mọi người như vậy, không phải vì mọi người có thể tìm kiếm ra cái gì đó cho đất 
nước, mà chỉ là để mọi người có thể sống sót, bất kể là ở nơi nào, bất kể là trong hoàn cảnh nào 
cũng đều có thể sống sót! Nhưng anh một mực không hiểu được dụng ý của tôi, nếu cứ nằng 
nặc muốn xem những tư liệu này, anh cứ lấy đi. Có điều từ sau trở đi, không bao giờ còn có tư 
liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu..." Nói đoạn, vẻ mặt Lữ Cánh Nam như thể đang hận 
không thể rèn thành sắt thép, trong mắt toát lên vẻ thất vọng vô cùng, ánh nhìn cũng dịch dẫn 
khỏi người Trác Mộc Cường Ba, hướng xuống mặt bàn. 


Trang 560/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Gian phòng chìm vào vên lặng trong giây lát. Trác Mộc Cường Ba nhìn nét mặt Lữ Cánh Nam, 
đột nhiên cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lú, dường như cô thật sự đang nghĩ cho 
bọn gã. Êch ngồi đáu giếng, chưa học bò đã muốn chạy rồi, đâu chính là điều Lữ Cánh Nam 
muốn nói chăng? Nhưng mà... Trác Mộc Cường Ba nhìn chồng tư liệu dày cộp trước mặt, thật 
tình không nỡ, gã lắc đầu rồi quả quyết, sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới trở lại đâu xem tư 
liệu, tới lúc ấu nhất định phải khiến Lữ Cánh Nam không còn gì để nói nữa. Gã lại đưa mắt nhìn 
sang giáo sư Phương Tân, trong lòng chán chường thầm nhủ: "Tại sao kết quả cuối cùng vẫn là 
chép một vạn lần bản tổng kết vậy? Mục đích chúng ta đến đây không phải là vì cái thứ này hay 
sao? ” 


"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện cô đặt ra trong thời gian sớm 
nhất, tạm thời không hỏi đến số tư liệu này nữa." Nói đoạn, liền quay người đi ra. 


Nghe câu trả lời "khẩu thị tâm phi" của Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt Lữ Cánh Nam hiện ra 
một nét cười cười không dễ gì nhận ra được, chỉ thoáng cái đã biến mất. Cô cất tiếng: "Đợi chút 
đã." Vừa nói, Lữ Cánh Nam vừa rút ra một tập tư liệu, "Tối qua sau khi anh đưa ra vấn đề này, 
tôi cũng đã suụ nghĩ rất lâu. Chính xác, không công khai tư liệu ơì thì thật bất công với mọi 
người. Vì vậy, tôi đã tốn mất thời gian một đêm, chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu 
trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu lịch sử Cổ Cách và một số chuyện 
liên quan tới Bạc Ba La nữa, anh có thể mang đi. " 


Trác Mộc Cường Ba lập tức đổi buồn làm vui, điều nàu gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương 
Tân cố nhịn cười, không ngờ Lữ Cánh Nam cũng dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa hết sức 
điển hình này. Cường Ba ơi là Cường Ba, đụng phải cô nàng Lữ Cánh Nam này, ngày tháng về 
Sau của cậu... 


Trác Mộc Cường Ba ôm tư liệu lên, đột nhiên nói: "Còn nữa, cả tấm bản đồ nữa, không phải cô 
đã nói sẽ cho tôi biết chuyện tấm bản đồ nữa, không phải cô đã nói sẽ cho tôi biết chuyện tấm 
bản đồ hay sao? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "À, đúng thế, thực ra trong các tư liệu kia cũng có rồi, nhưng mà, tôi vẫn 
cứ nói qua một chút vậu. Chuyện về tấm bản đồ này, phải bắt đầu kể từ năm 1844, trong đó có 
một nhân vật rất quan trọng, ông ta tên là Henry Morton Stanlew..." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ưm, chúng tôi cũng biết người này." 


Lữ Cánh Nam ra hiệu cho gã chớ nôn nóng: "Người biết chân tướng sự việc này không hề 
nhiều. Anh có biết rằng vào năm 1843, Stanly gần như còn không biết trên thế giới nàu có một 
cao nguyên tên là Thanh Tạng. Vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là... 
Maval Năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh Mava, Stevenson ra tác phẩm 
nổi tiếng Trung Mỹ - kú sự Sebastian và Yucatan, phong trào thám hiểm Mava trở nên hừng hực 
khắp toàn cầu. Cuốn sách đó được dịch sang mười bảy thứ tiếng, trong một năm tái bản bảy lần, 
sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần, trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ mười chín, 
làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phừng phừng, vô số nhà thám hiểm 
đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới, tìm kiếm những di tích hùng vĩ khuất lấp dưới rừng 
câu. Khi khảo sát ở Trung Mỹ, Stanlev là người đầu tiên đưa ra luận để `người Mava từ châu Á di 
cư tới đây. Để chứng thực quan điểm của mình là chính xác, ông ta mới đến châu Á, và lên bờ ở 
bán đảo China. Thế nhưng, trên đường ông ta đã gặp phải một bước ngoặt lớn trong đời. Từ 


Trang 561/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


miệng một nghệ nhân hát rong kể chuyện, Stanlev biết được một nơi gọi là Bạc Ba La thần 
miếu. Cũng chính từ giờ khắc đó trở đi, tòa miếu của nhà Phật ấu trở thành mục tiêu cả đời 
Stanleu khát khao theo đuổi." 


Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Nhưng không phải năm 1844, ông ta đã mất tích ở Đại Tuyết 
sơn hay sao? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Sai rồi, năm 1844 chỉ là bắt đầu. Stanleu không hề mất tích trong núi, 
chết ở Đại Tuyết sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stanley bắt 
đầu cố ý che giấu hành tung của mình. Ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa, nhưng 
vẫn bí mật kiên trì không ngừng nghỉ tìm kiếm, hơn nữa thu hoạch cũng rất phong phú. Nghe 
đồn, với số bảo vật chuyển về nước Anh, ông đủ sức mua lại cả đất nước này. Những thứ đó, 
đều chuyển từ Tây Tạng đi cả." 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc kêu lên: "Ông ta đã tìm thấy rồi? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu đáp: "Không, cho đến hết đời ông ta cũng không tìm thấy. Chẳng qua là 
trong quá trình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, ông ta không ngừng đào bới các di tích và kiến 
trúc cổ, mang trân châu, vàng bạc nhiều như lông trâu không ngừng chuyển về nước Anh. 
Nhưng đồng thời, đào bới được càng nhiều kiến trúc và di tích cổ, ông ta lại càng kỳ vọng nhiều 
hơn vào Bạc Ba La thần miếu. Một người bạn thân của Stanlev đã ghi thế này trong cuốn số ghi 
chép của mình, YTôi hỏi Stanleu, anh ta đã có tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao 
vẫn ủ rũ không vui, vẫn muốn đến cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia. Stanleu lần 
nào cũng chỉ lắc đầu thở dài, cứ lắm bẩm, Tôi chưa tìm thấu, tôi vẫn còn thiếu một số đầu mối, 
tôi chưa tìm thấu nó. Điều tôi đang làm bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là mang cát bên bờ biển về 
thôi, còn ngọc trai, thì vẫn bị chôn lấp dưới đó.' Theo tự liệu của chúng tôi, Stanleu có lẽ chết 
trong khu vực Đại Tuyết sơn ở Tây Tạng vào khoảng năm 1860 đến năm 1870. Lần đó, ông ta 
có mang theo bản đồ." 


Trác Mộc Cường Ba nôn nóng hỏi: "Tấm bản đồ ấy về sau sao lại rơi vào tay người Anh được? " 


Lữ Cánh Nam mỉm cười gật gật đầu: "Đáng lẽ Stanleu đã vĩnh viễn chôn vùi tấm bản đồ kia ở 
Tâu Tạng. Nhưng năm 1914, ông Michael đại biểu chính phủ Anh phân giới tuyến cho Tâu 
Tạng và Ấn Độ. Trên đường đo đạc giới tuyến, ông ta vô tình phát hiện ra lều bạt và thi thể của 
Stanleu vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy được những gì trong đống di vật của 
Stanley thì chúng tôi cũng không thể biết được. Sự việc về sau tương đối phức tạp. Nghe nói 
chính xác bấy giờ có tìm được một tấm bản đồ, và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao rồi 
cất giấu đi. Nhưng không lâu sau đó, đại chiến Thế giới lần thứ nhất bùng nổ, tấm bản đồ thần 
bí ấy cũng theo đó mà biến mất. Nghe đồn người giữ tấm bản đồ đã dựa vào ký ức vẽ lại một 
tấm khác. Người Anh căn cứ theo tấm bản đồ vẽ bằng trí nhớ nàu phán đoán rằng Bạc Ba La 
thần miếu hình như ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalava, đỉnh Chomolungma. Từ năm 
1921 đến năm 1938, người Anh đã độc lập tổ chức bảy lần thám hiểm đỉnh Chomolungma, 
nhưng không tìm được đầu mối gì. Cho tới năm 1938, nghe đồn tấm bản đồ gốc lọt vào tau 
đảng Nazi, tuy rằng chuyện này không hề có chứng cớ nào xác thực. Nhưng từ năm 1939 đến 
năm 1942, Hitler đã hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himler đích thân tổ 
chức hai nhóm thám hiểm đi sâu vào đất Tâu Tạng, đây là sự thực mười mươi. Còn rốt cuộc bọn 
chúng tìm kiếm tổ tiên của người German hay là có mục đích gì khác, chúng ta không thể nào 
biết được. Chuyện xảy ra sau này, có lẽ mọi người đều biết một chút. Trong trận Berlin kết thúc 


Trang 562/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thế chiến II, lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch hoàn chỉnh là vâu công tiêu diệt, nhưng quân Mỹ và 
quân Nga đều liều chết tấn công vào trong thành, cuối cùng đã chia đôi Berlin, mục đích thực sự 
của họ, dường như cũng vì tấm bản đồ đó. Theo tin tức chúng tôi nhận được, trong lúc họ đang 
tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử, đã vô tình nghe được 
thông tin liên quan tới bản đồ, còn rốt cuộc đó là thông tin gì, thì chúng tôi cũng không biết. 
Nhưng chính thông tin ấy đã khiến quan hệ đồng minh xuất hiện xung đột lợi ích trực tiếp. Sau 
thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn 
chưa dừng bước. Có điều từ bấy đến nay, những người đi theo tấm bản đồ này tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu đều không sống sót trở về. Nghe đâu, giờ đây nó được gọi là bản đồ chỉ đường 
đến chỗ chết." 


Trác Mộc Cường Ba yên lặng nghe hết, thấu cũng tương tự như nội dung giáo sư Phương Tân 
điều tra được trước đó, chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Cánh Nam lại nói: "Được rồi, những 
điều anh muốn biết, tôi đã nói cho anh hết cả rồi, giờ anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi." 


Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vừa đi khỏi, nét mặt Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La 
đều biến đổi. Lư Cánh Nam đặt tay dọc đường chỉ quần, đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu hỏi: "Con 
xử lý như vậy đã được chưa, đại nhân? ” 


Lạt ma Á La hiển từ nói: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi, Cường Ba thiếu gia vẫn hoàn toàn chưa 
hay biết gì về toàn bộ sự việc, cứ để cậu ấu giữ nguyên hiện trạng đi, để cậu ấy tiếp tục lấu chó 
ngao làm mục đích, như thế, đối với chúng ta, đối với cậu ấy, đều có lợi cả." Lạt ma Á La thảm 
nhủ: "Cường Ba thiếu gia, đâu chính là số mệnh của cậu, muốn thoát ra cũng không thoát nổi..." 


Ra khỏi cửa phòng, Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đúng rồi, thầu giáo, không phải thầu đã quay 
phim toàn bộ hành trình trong địa cung của chúng ta hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đảu: "Ừm, đúng vậy, ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp, 
những nơi khác đều có ghi chép, giờ đã trao hết cho họ nghiên cứu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà..." Gã nhìn tập tư liệu trong tay, trong đó dường như 
không có thứ nào giống như đĩa CD cả. 


"Yên tâm, tôi có chuẩn bị riêng rồi." Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc: "Dù sao cũng là thứ phải 
dùng mạng đổi về. Hơn nữa các thứ trong đó, không có một năm nửa năm thì không nghiên cứu 
ra được gì đâu. Thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ, ít nhất chúng ta cũng biết được 
phương hướng một đầu mối rõ rệt nhất mà lại bị chúng ta bỏ sót." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy muốn nói đến Cổ Cách? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "m, mặc dù nói tôi không biết rõ lịch sử Cổ Cách cho lắm, 
nhưng tôi vẫn biết một ít về cái vương triều đã tiêu vong ấu. Trong khi nghiên cứu về Bạc Ba La 
thần miếu, chúng ta chỉ chú trọng đến điều tra nguồn gốc và tính thực của nó, ngược lại bỏ quên 
mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanleu." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn ông với ánh mắt thắc mắc, giáo sư Phương Tân liền mỉm cười nói: "Sử 
thi A Lự vương, A Lý vương, không phải là Cổ Cách vương hay sao? Hơn nữa tôi nhớ Lữ Cánh 
Nam nói vương triều Cổ Cách đến tận thế kỷ mười bảy mới bị diệt vong. Thời đại mà Stanley 
điều tra về Bạc Ba La thần miếu chỉ cách thời gian Cổ Cách vương triểu bị tiêu diệt có hơn hai 


Trang 563/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trăm năm, những nghệ nhân hát nói truyền miệng kia hoàn toàn có thể nhớ được một lượng lớn 
nội dung liên quan tới sử thi Cổ Cách." 


Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở, Trác Mộc Cường Ba cũng sực nhớ ra. Gã thốt lên một 
tiếng: "Ái cha, tôi thật ngu quá, thả giáo, đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ tới rồi chứ, chẳng phải đã 
nói tiền thân của vương triều Cổ Cách chính là vương triều Tượng Hùng hay sao? Vương triều 
Tượng Hùng chính là nơi chiến ngao sinh ra. Thầy giáo cũng từng nói, tất cả các sự kiện lịch sử 
đều có liên quan đến nhau cả. Tôi đúng là hồ đồ, tại sao lúc nãy không nghĩ ra chứ. " 


Giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn người, bản thân ông cũng từng tranh luận với Trác Mộc 
Cường Ba về vấn đề vùng đất sinh ra chiến ngao. Dựa vào các tư liệu mà giáo sư Phương Tân 
đang có trong tay, ngoại trừ các vùng nổi tiếng về chó ngao như Hà Khúc, Đảng Hạng, Ngọc 
Thụ, khắp cao nguyên Thanh Tạng rải rác những giống ngao của riêng từng vùng cùng với các 
truyền thuyết liên quan đến chó ngao nữa. Nhưng trong những truyền thuyết mà ông đã khảo 
sát, chưa từng nghe nhắc đến chó ngao Tượng Hùng bao giờ. Có lẽ nó đã bị lịch sử hoàn toàn 
nuốt chửng, hoặc có khả năng đã bị đại kim điêu trong tín ngưỡng của người Tượng Hùng che 
khuất, cũng có thể ở đó không hề có chó ngao. Giáo sư Phương Tân có phần nghiêng về giả 
thuyết cuối cùng hơn, bởi vì ông từng đến Trát Đạt, ở đó toàn đất là đất, cát bay đá chạy, nhìn 
chẳng khác gì vùng biển chết La Bố Bạc 1 cả. Theo như một đồng nghiệp của ông, thì đó là 
một nơi đến cỏ cũng chẳng thể mọc được, nên rốt cuộc con người bỏ đi hết, vô số pháo đài 
nằm giữa vùng đồi gò đều trở thành những pháo đài chết, trống rỗng. Mặc dù giáo sư Phương 
Tân cũng biết vương triều Cổ Cách bị diệt vong bởi một trận chiến, song ông cũng cho rằng 
người đồng nghiệp của mình nói rất có lú, hoàn cảnh tự nhiên ác nghiệt nơi đây có lẽ mới là 
nguyên nhân thật sự các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh như vậu. 


Thế nhưng, khi Trác Mộc Cường Ba tràn trẻ hứng khởi nói với giáo sư rằng Tượng Hùng là nơi 
sinh ra chiến ngao trong truyền thuyết, giáo sư Phương Tân ngẩn người ra ngay từ câu đầu tiên: 
"Thầy giáo, thầy có biết không, hai ngàn năm trước, Tượng Hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, 
đất đai màu mỡ, câu cối um tùm, hồ và biển điểm xuyết trên khắp cả vương quốc như những vì 
sao trên trời. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết, nói rằng chính vùng đất tuyệt đẹp ấy là nơi 
chiến ngao lần đầu bước chân lên vũ đài lịch sử..." 


Về truyền thuyết chiến ngao, Trác Mộc Cường Ba đã mở đầu bằng một câu như thế. Từ khi còn 
rất nhỏ gã đã nghe một ông già trong làng kể rồi, nhưng đến khi gã thực sự muốn tìm hiểu 
truyền thuyết về vùng đất sinh ra chiến ngao này, ông già kia đã qua đời từ lâu. Vì vậu, Trác Mộc 
Cường Ba cũng không biết tại sao lại bảo Tượng Hùng là nơi sản sinh ra chiến ngao. Giáo sư 
Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm, hai người vì chuyện nàu mà tranh luận mãi không ra được 
kết quả gì. 


Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu, đây lại là một truyền thuyết vĩnh viễn không thể nào xác định 
được. Ông nói với Trác Mộc Cường Ba: "Để tôi nghiên cứu đống tư liệu này thật kỹ đã. Trong 
đâu nhất định có thể tìm được những thứ hữu dụng cho chúng ta." 


Mật tu (1) 


Trác Mộc Cường Ba đưa tư liệu cho giáo sư Phương Tân, rồi hỏi: "Thầy giáo, lần này trở về, tôi 
cứ cảm thấu có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là chuyện gì không ổn, thầu có thể giải 
thích được không? " 


Trang 564/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân hiền từ vỗ nhẹ lên vai gã, nói: "Tôi biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế 
nào rồi. Trong lòng cậu đang chất chứa nghỉ hoặc đấy thôi." 

Trác Mộc Cường Ba thở dài: "Đúng vậy, toàn bộ sự việc nàu đã trở nên hoàn toàn khác hẳn 
những gì tôi nghĩ lúc ban đầu. Trở về từ châu Mũ, tôi cảm thấu vô cùng mệt mỏi. Sao lại như vậu 
nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Bởi vì vai trò của cậu đã biến chuyển. Từ khi cậu cảm tấm ảnh kia 
đến tìm tôi, tất cả đều là chúng ta tự thăm dò, phát hiện, tìm kiếm. Thế nhưng, kể từ khi tôi và 
cậu gia nhập đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này, vai trò của cậu đã từ chủ động biến thành bị 
động. Từ đó đến giờ chúng ta đều tiếp nhận những bài huấn luyện với độ khó rất cao, còn việc 
tìm kiếm phát hiện Bạc Ba La thần miếu ở đâu đã giao hết cho người khác thực hiện. Chúng ta 
chỉ là một phần tử trong cả cái tổ chức nàu, cũng giống như Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang 
và cả Mẫn Mẫn nữa, đồng thời quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt không còn 
nằm trong tay cậu nữa rồi. Có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói cho chúng ta biết, như 
vậu, chúng ta lại càng bị động hơn, cảm giác như thể mình là con rối bị người khác điều khiển 
trong tau vậu. Chẳng hạn lấy hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm ví dụ, nếu cậu 
không bảo tôi, thì tôi cũng không khác gì cậu, đi hết cả hành trình cũng không biết được mục 
đích thật sự của chuyến đi, cảm thấy ù ù cạc cạc không hiểu gì hết. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giờ còn đỡ, cô ta đã nói hết với chúng ta rồi." 


Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm: "Vậy cậu cho 
rằng cậu đã nghe được những gì rồi? " Giáo sư vỗ vỗ lên đống tư liệu, "Cậu nghĩ rằng đống tư 
liệu này, tính luôn cả phần cậu không lấy được kia, có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm 
được trên Internet? Còn thứ chúng ta thực sự cần phải biết, là Cổ Cách kim thư và thông tin 
trong trục quyển, cô Lữ Cánh Nam đó nói được bao nhiêu? Thực ra, cậu ở trên thương trường 
nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ, lòng người khó dò, đặc biệt là 
một nhóm như chúng ta đây, muốn tiếp xúc với bí mật tắm cỡ như Bạc Ba La thần miếu, tôi có 
thể khẳng định là họ vẫn giữ thái độ hoài nghi một cách một cách thiện ý với tất cả các thành 
viên trong nhóm chúng ta. Đối với bất cứ ai cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không 
thể không tin, quan hệ giữa người với người chính là như vậy đó, không giống như thái độ xử sự 
lúc bình thường của cậu đâu. Cậu quá dễ dàng tín nhiệm một người nào đó, đây chính là nhược 
điểm lớn của cậu đấy, Cường Ba à." 


Trác Mộc Cường Ba buồn bực nói: "Nhưng mà, tôi vẫn cho rằng nếu đã để chúng ta tham gia 
vào tập thể nà, ít nhiều họ cũng sẽ cho chúng ta biết một số chuyện. Không phải vậy sao? Nếu 
nghi ngờ hiểm kụ cả chúng ta, vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của 
họ chứ? Tôi nhớ Sean đã từng nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy, con người cần phải liều mạng vì 
nhau thì mới sống sót được, nếu tất cả cứ khư khưu giữ lấy mạng mình, mọi người bó chặt lại với 
nhau, rồi cuối cùng chẳng ai sống sót nổi đâu." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Trong hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, nhưng mà, sau khi ra 
khỏi hiểm cảnh thì sao chứ? Con người, ai chẳng có tâm tư, giống như nhóm chúng ta vậy, cậu, 
muốn tìm Tử Kỳ Lân, còn bọn họ, muốn tìm Bạc Ba La thần miếu, mục đích hai bên khác nhau, 
song phương hướng thì tương đồng, vì vậy nên mới đi cùng với nhau. Nếu nói ở khu vực phụ cận 
Bạc Ba La thần miếu không thể tìm được Tử Kù Lân, hoặc là nơi có Tử Kù Lân không thể nào 
có Bạc Ba La thần miếu, vậy thì, cậu và họ có đi chung một đường nữa hay không? " 


Trang 565/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi cảm thấu thực sự rất khó 
chịu." 


Giáo sư Phương Tân chân thành nói: "Lòng người, thảy đều hướng về cái thiện cả, nếu cậu 
không thể phán đoán một người là tốt hay xấu, vậy thì hãy thử tin ở bọn họ đi, trừ phi họ thực 
sự gây những chuyện vô cùng bất lợi với cậu. Xét tình hình trước mắt, với tư liệu chúng ta nắm 
trong tay và năng lực của cả nhóm, đích thực là không đủ để tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Vì vậu, điều 
chúng ta nên làm lúc này, chính là học hỏi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. 
Ít nhất giờ chúng ta cũng đã biết rằng cso một nhóm người chuyên nghiệp cung cấp cho chúng 
ta những nguồn tin nhanh nhạy nhất, đáng tin cậy nhất, có sự giúp đỡ này của họ, chúng ta sẽ 
giống như đứng trên vai người khổng lồ thu thập thông tin vậy, tiến lên trên con đường đã được 
người đi trước lát sẵn gạch đá, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Thực ra, từ lúc gia nhập 
vào nhóm huấn luyện đặc biệt này, có hai chuyện đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Thứ nhất, chính 
là tôi không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh và dễ dàng như vậy, mà tôi còn cho rằng nếu cậu đã đáp 
ứng, vậy thì chắc cũng biết sau đó cục diện sẽ như thế nào, giờ xem ra thì lúc ấy cậu cũng không 
suy nghĩ nhiều đến thế. Thứ hai, tôi không ngờ nhà nước ta lại chấp thuận chuyện này nhanh 
như vậy, giờ nghĩ lại, thì ra đâu chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu chẳng phải lúc ấy nhà nước cũng 
có ý này, tài liệu chúng ta trình lên kia, chỉ sợ nửa năm một năm cũng không được xem xét 
đâu." Giáo sư Phương Tân vuốt vuốt tóc, trầm ngâm nói tiếp, "Còn nữa, đối với nhóm huấn 
luyện đặc biệt của chúng ta, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành, có lẽ một ngày nào đó... đương 
nhiên, tốt nhất là ngàu ấu đừng bao giờ đến thì hơn.” 


Trác Mộc Cường Ba biết, ý giáo sư Phương Tân muốn nói là, có lẽ một ngày nào đó trong tương 
lai, bọn họ còn chưa đủ khả năng đi tìm Bạc Ba La thần miếu, cái nhóm này đã bất ngờ giải tán 
rồi, còn bọn họ thì bị đá đít đuổi đi giống như người ta vứt thứ xỉ than vô dụng. Giáo sư Phương 
Tân lại nói tiếp: "Thế nào thì thế, những thứ học được ở đây chung quy vẫn có ích cho cậu, đợi 
khi chúng ta thật sự nắm được các kỹ xảo đó, cho dù ngày ấu có đến thật, chúng ta cũng có thể 
tự mình đi tìm kiếm mà.” Giáo sư ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, lại giải thích, "Từ khi biết đến 
Bạc Ba La thần miếu, chúng ta đã chuẩn bị như vậy rồi, chúng ta bắt đầu từ thần miếu trước, tìm 
một nơi như vậu, so với trực tiếp điều tra về Tử Kù Lân thì dễ hơn nhiều, thông tin cũng có được 
nhiều hơn. Bấy giờ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch này rồi đâu, tôi sẽ thảo luận với các chuyên 
gia trong hội nghiên cứu. Tôi nghĩ, sau sự kiện lần này, bọn họ cũng không tiện giấu giếm tất cả 
thông tin như trước nữa đâu. ` 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Phải rồi, về thông tin liên quan tới tấm bản đồ đó, tôi thấy có vẻ 
hơi khoa trương quá thì phải. Không hiểu tôi nghe làm sao mà cứ cảm thấy, theo như giáo quan 
nói, hình như thế chiến I, thế chiến ÏI, rồi chiến tranh Lạnh Xô Mỹ, đều có quan hệ mật thiết với 
tấm bản đồ ấy, điều nàu..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Đừng nói là cậu, cả tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được, 
quá nửa là nghe sai đồn sai, dẫn đến sau này càng lúc càng khoa trương. Có điều chúng ta cũng 
có thể nghiên cứu theo hướng này, chẳng hạn như ông HaÌln gì đó, nếu có thể tìm được bản 
đồ... Ngoài ra, dựa trên những thông tin hiện nay, Ben Merkin và người của hắn dường như 
không đơn giản là chỉ tìm kiếm báu vật đâu, với khả năng tài chính của hắn, không cần gì phải 
mạo hiểm đích thân tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì 
khác." Ánh mắt giáo sư Phương Tân hiện lên vẻ lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Một nguyên nhân, mà 
chúng ta còn chưa biết..." 


Trang 566/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lại không nghĩ vậy, hụ vọng tìm được tư liệu về Haln và bản đồ gì gì đó thật 
quá mong manh, hơn nữa dường như cũng quá xa vời so với mục tiêu của họ. Gã bèn nói lảng 
sang chủ đề khác: "Đúng rồi, thầu giáo, thầu nói xem, chúng ta tự cho rằng mình đã học được 
rất nhiều khả năng sinh tồn nơi hoang dã rồi, nhưng tại sao khoảng cách với giáo quan lại vẫn 
lớn đến thế? " 


Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu: "Không biết, có lẽ là cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt thế nào 
đó chăng.” 


"Huấn luyện đặc biệt..." Trác Mộc Cường Ba lặp lại hai lần, đột nhiên kêu lên, "A, nhất định là 
như vậy! ” 


Khi lạt ma Á La ra khỏi phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, ông nhận ra Trác Mộc Cường Ba 
đang đứng ở bãi tập, vẫu vẫu tau chào mình. Ông liền bước tới, Trác Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi 
luôn: "Đại sư, giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? " 


Lạt ma Á La có chút kinh ngạc, hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? " 


Trác Mộc Cường Ba khẳng định: "Bởi vì trong lần huấn luuện băng rừng nguyên sinh lần nàu, cá 
nhân tôi cho rằng một con người bình thường, có huấn luyện thế nào chăng nữa, khả năng chịu 
đựng và ú chí cũng đủ để một mình vượt qua rừng sâu. Mà tôi còn nhớ tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân 
từng nói, ông ấy chỉ dạy giáo quan một số kỹ năng cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã và khảo sát 
khoa học thôi, khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác của giáo quan là học của danh sư khác, 
mà đại sư ngài cũng không giống người thường, cộng với thường ngày đại sư và giáo quan tiếp 
xúc tương đối nhiều, vì vậy tôi cho rằng, giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu giống 
như đại sư vậu. Có phải thế không? Đại sư Á La? " 


Lạt ma Á La ngước mặt lên thở dài: "Cánh Nam là đệ tử do đích thân Chu Cổ đại sư truyền dạy, 
nếu nghiêm khắc xét bối phận, tôi là sư điệt của cô ấu. Cô ấu là Cách tây2 kiệt xuất nhất trong 
thế hệ mật tu trẻ tuổi đó." 


Trác Mộc Cường Ba cả mừng, nào biết mật tu phân cấp thế nào, lập tức thành khẩn nói: "Xin 
hãy cho tôi tiếp nhận huấn luyện mật tu đi, đại sư, tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm 
nào.” 


"Hải! Cậu ư? " Lạt ma Á La có ung dung đến mấy cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã qua bốn 
mươi tuổi rồi còn đòi mật tu, xem ra Trác Mộc Cường Ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu 
rồi. Lạt ma Á La lấy làm khó xử hỏi, "Cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không? Cường Ba 
thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba thản nhiên đáp: "Không biết, nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi trở nên 
mạnh mẽ hơn, khiến tôi có khả năng chịu đựng và nghị lực hơn người. " 


Lạt ma Á La phì cười thốt lên: "Tất nhiên rồi, khả năng chịu đựng và nghị lực vốn đã là thứ cơ 
sở nhất của mật tu mà, ừm... nếu Cường Ba thiếu gia có hứng thú với mật tu, tôi có thể cho cậu 
biết một số việc liên quan đến mật tu. Mật tu tuyển lựa nhân tài hết sức nghiêm khắc, người có 
tư cách mật tu chúng tôi gọi là Bối Ca, Bối Ca có tư cách tiến hành mật tu. Các tăng nhân Cách 
Lỗ phái của ba ngôi chùa lớn ở Lhasa cần phải tu hết Ngũ bộ đại luận của Hiển tông 3, hoàn 
thành khảo hạch mới có thể tiến hành mật tu. Khảo hạch dựa theo đẳng cấp mà chia thành Lạt 


Trang 567/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiên ba, Thổ nhiên ba, Lâm trại và Đa nhiên ba (hoặc gọi là Nhật nhiên ba). Bốn đẳng cấp này 
gọi chung là Cách tây, các tăng nhân đã đạt được học vị Cách tây nếu tiếp tục học tập tại học 
viện Mật tông, thì gọi là Trác nhân ba, từ đâu dân dần tăng lên Cách quả, Ông tắc, Kham bố, 
Kham tô, Hạ tư khước kiệt hoặc Giáng tư khước kiệt, hai cái sau thuộc về Cam đơn trì ba (giáo 
chủ của Cách Lỗ phái) sau khi xuất thế có thể luân lưu thăng nhiệm, được hưởng vinh dự tối 
cao, sau khi chết còn có tư cách làm Hoạt Phật chuyển thế. " 


Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe nói, trong mật tu còn có phân biệt đẳng cấp 
nghiêm khắc như vậu, bèn hỏi: "Vậu đại sư ở đẳng cấp nào? " 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Nói ra thật hổ thẹn, tôi mật tu đã năm mươi bảy năm, đến giờ vẫn chỉ 
là Cách quả thôi. " 

Trác Mộc Cường Ba ngơ ngẩn xuất thần, Cách quả đã lợi hại như vậy rồi, nếu tu đến Kham bố 
gì gì đó, vậy thì sẽ thế nào nữa. 


Lạt ma Á La nghiêm mặt nói: "Mật tu, thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân, 
không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ú chí và khả 
năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ huyền ảo khó giải thích, thực ra nếu giải thích 
theo tri thức khoa học hiện đại, chính là thông qua mật tu, để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức môi 
trường bên trong cơ thể mình." 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ hoang mang. Lạt ma Á La lại giải thích: "Khác với học, những người 
tu luyện mật tu như chúng tôi gọi phần bên trong cơ thể mình là nội hoàn cảnh. Thần kinh con 
người, đại thể chia thành hai hệ thống lớn, y học hiện đại gọi là thần kinh động vật và thần kinh 
thực vật. Thần kinh động vật khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân, 
chẳng hạn nói chuyện, động tay động chân, đảo tròng mắt, tất cả những thứ này đều thuộc 
phạm vi khống chế của thần kinh động vật; còn thần kinh thực vật, lại là hệ thống tự thân của 
các khí quan trong cơ thể, không chịu sự khống chế của ú chí, chẳng hạn như tim đập, dạ dày 
tiêu hóa, tiết kích thích tố, bất kể là cậu có ú thức hay vô ý thức, thần kinh thực vật đều đảm bảo 
cho những khí quan ấy tiếp tục vận hành, chúng khống chế các khí quan trong cơ thể cậu. Trên 
thực tế, hai hệ thống này không phải hoàn toàn tách rời, chúng liên hệ với nhau để tạo thành 
một chỉnh thể. Lấy một ví dụ nhé, trong bóng đêm, nếu cảm giác thấu chuuện gì đáng sợ lắm, 
khi cậu truyền những thông tin về thứ mình nhìn thấy, thứ mình nghe thấu, thứ làn da cảm nhận 
thấy về đại não, đại não sẽ lập tức khiến cơ thể có phản ứng, thần kinh thực vật bắt đầu vận 
hành, hormon tuyến thượng thận (adrenalin) sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến tim cậu đập nhanh hơn, 
đồng tử dãn lớn. Đồng tử dãn lớn, là để giúp cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong 
bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn; tim đập nhanh hơn, để cho máu tràn đầy dưỡng khí, đưa đến 
khắp các vị trí toàn thân, khiến cơ bắp của cậu đầy xung lực, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra 
một lượng động năng lớn để chạy trốn hoặc phản kháng, thần kinh động vật và thực vật đã điều 
tiết với nhau như vậy để khiến thân thể cậu có phản ứng tốt nhất trong các môi trường khác 
nhau.” 


Trác Mộc Cường Ba có vẻ nửa hiểu nữa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạt ma Á La thở dài 
nói: "Đáng tiếc, con người lại quá lại vào thần kinh động vật, mà bỏ mặc cho thần kinh thực 
vật tư hoạt động, chẳng bao giờ quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan trong cơ thể, chỉ khi 
nào gặp vấn đề thì mới đến gặp bác sĩ. Cái gọi là mật tu, chính là thông qua sự biến đổi hoàn 
cảnh của con người và sự thay đổi hô hấp, mở ra cánh cửa giữa ý thức và thần kinh thực vật, 


Trang 568/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khiến ú thức của cậu có thể trực tiếp khống chế thần kinh thực vật của cậu. Có rất nhiều thứ để 
tu tâm dưỡng tính, thực ra đều cùng một nguyên lý, chẳng hạn như khí công, voga, đều thông 
qua tiếp xúc với tự nhiên và điều chỉnh hô hấp để đạt được mục đích thay đổi nội hoàn cảnh, 
thông qua cải thiện nội hoàn cảnh mà khiến thân thể đạt được hài hòa bên trong và bên ngoài, 
tiến đến hoàn thiện, đây mới là khỏe mạnh thực sự. Có rất nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ 
cường tráng, thực ra nội hoàn cảnh lại là một mớ hồ đồ, lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa 
khỏe mạnh mà chính họ cũng không hề hay biết, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bệnh tật quấu 
nhiễu. Bây giờ, cậu hãy làm theo tôi nói, hít vào... tiếp tục hít vào... cảm giác lồng ngực cậu mở 
rộng, cậu còn hít được nhiều không khí hơn nữa... tiếp tục, không được ngừng... được rồi, nín 
thở đi... cố lên... cố lên nữa...” 


Theo vêu cầu của lạt ma Á La, Trác Mộc Cường Ba hít vào đầu một bụng không khí, nửa phút 
sau thì bắt đâu đỏ mặt tía tai. Lạt ma Á La lại nói: "Được rồi... giờ bắt đầu thở ra, châm chậm... 
chảm chậm thôi... cố gắng giảm tốc độ thở ra của cậu, giống như cảm giác cơn gió nhẹ mùa 
xuân thổi qua miệng cậu vậy, từ từ thôi, không ngừng..." Trác Mộc Cường Ba vươn cổ ra, thở 
một cách khó nhọc, cuối cùng cũng không thể gượng được, tắc nghẹn nói: "Tôi sắp, không được 
rồi! " 


Lạt ma Á La lại nói: "Tốt, dùng hết sức lực của cậu, hít mạnh vào một hơi, thở ra nhanh, thở ra 
nhanh, thở ra toàn bộ thật nhanh. Lại một lần nữa, hít mạnh, lập tức thở ra, được rồi, giờ cậu đã 
hồi phục lại hô hấp bình thường rồi đấy." Lạt ma Á La mỉm cười hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Cảm 
giác lúc này thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đầu hơi váng một chút." Lạt ma Á La lại hỏi: "Còn gì nữa? " Trác Mộc 
Cường Ba nói: “Tim đập nhanh hơnl ” 


Lạt ma Á La nói: "Đây chính là một kỹ thuật căn bản của mật tu, giống như yoga hay khí công 
vậy, thông qua hít thở khiến nội hoàn cảnh của con người thay đổi. Đương nhiên, thứ tôi vừa 
dạy cậu không phải thuật Thổ nạp thực sự, chẳng qua chỉ là một ví dụ đơn giản để cậu biết rằng, 
bằng cách thay đổi thần kinh động vật có thể điều chỉnh thần kinh thực vật đưa ra những thau 
đổi tương ứng mà thôi, sau nàu không cần phải thử nữa đâu. Mật tu của chúng tôi, chính là 
kháng cự lại tất cả những mê hoặc ngoại tại, điều chỉnh thâm tâm tới cảnh giới ý thức có thể 
khống chế được. Nói một cách đơn giản, chính là học cách khống chế nhịp tim và mạch đập của 
mình, không chế nhu động dạ dày, khống chế hướng và tốc độ huyết mạch; tu luyện đến trình 
độ tương đối cao, có thể tự khống chế các khớp xương tách rời hoặc kết hợp, khống chế chất 
dịch trong cơ thể bài tiết hay hấp thụ, khống chế tất cả các cảm giác mà kích thích bên ngoài 


21! 


gây ra đối với thân thể. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy còn tu luyện tới tầng cao hơn nữa thì sao? ” 


Lạt ma Á La thoáng giật mình, lầm bẩm: "Không biết, tôi chỉ nghe nói đến trình độ tương đối 
cao mà thôi, còn cao hơn nữa... tôi chưa từng nghe đến bao giờ! " Đồng thời ông cũng thầm 
nhủ: "Hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì phải, rốt cuộc Cường Ba thiếu gia 
đang nghĩ gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ thốt: "Tốt quá rồi, tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với 
mình đấy." 


Lạt ma Á La nói: "Khí công thổ nạp để dưỡng sinh, giống như quá trình từ dễ đến khó, từ nhẹ 


Trang 569/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến nặng, dần dà tăng cường rèn luyện cường hóa cơ thể, hòng kháng cự lại bệnh tật, yoga lấu 
hô hấp để di dưỡng tinh thần, thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến lòng người 
rộng mở, tâm tình vui vẻ, hòng tiêu trừ mệt mỏi, khiến thân thể khó mắc bệnh hơn; còn mật tu 
chúng tôi, lại thông qua những phương cách tàn khốc, dùng thân xác khiên chiến với tự nhiên 
không ngừng thay đổi, tựa như một liều thuốc mạnh, hòng một dao cắt hết những nhân tố nguụ 
hiểm dễ gây bệnh tật trong cơ thể đi. Khí công và yoga là những thứ ai cũng luyện được, bởi vì 
luyện tập chúng đều từ dễ đến phức tạp, tuần tự nhỉ tiến, luyện được thì dễ, nhưng luyện thành 
thì khó; còn mật tu lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được, môn này là dùng thủ 
đoạn sấm sét, vừa bắt đầu đã thông qua đào thải tự nhiên để lựa chọn người có thể đủ tiêu 
chuẩn, người nào không đạt yêu cầu, thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa đã mắc đây mình 
bệnh tật, cả đời cũng khó khỏi, hơn nữa, còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cho dù có thể vượt 
qua chọn lựa, các bài huấn luyện sau này cũng đều theo phương thức bậc thang, bất cứ lúc nào 
cũng có khả năng ngã tan xương nát thịt đấu." 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Nguy hiểm thế cơ à? " 


Lạt ma Á La nói: "Thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên, còn người mật tu chúng tôi, để đạt đến 
cảnh giới dùng ý thức khống chế thần kinh thực vật, bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại 
với tự nhiên, có rất nhiều người không thể vượt qua được cửa này, hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi 
lấy một ví dụ đơn giản nhé, từng có một thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu, chúng 
tôi tiến hành khảo nghiệm Ngạ quở đạo với anh ta, cậu cũng biết rồi đấu, con người đói thì 
muốn ăn, đây là một phản ứng sinh lú tự nhiên, cái gọi là Ngạ quở đạo, chính là chống lại cơn 
đói. Ai ngờ được, mới có bốn tiếng đồng hồ, anh ta đã không chịu nổi mà lăn ra chết, mặc dù 
chúng tôi đã toàn lực cấp cứu, song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi." 


Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc hỏi: "Sao mà thế được? Chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà, 
dù là người bình thường nhịn ăn bốn năm tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn mà? " 


Lạt ma Á La cười khổ một tiếng: "Cậu cho rằng khảo nghiệm Ngạ quỷ đạo đơn giản như cậu 
tưởng tượng hay sao? ” 


Cũhö Thích 


1.Lop Nur hay La Bố Bạc là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Taklamakan 
và sa mạc Kuruktag ở phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Đây là nơi Trung Quốc thử bom 
hạt nhân. 


2.Cách tây, viết tắt của Cách uy tây liên trong tiếng Tạng, dịch ra thành Thiện trí thức, là một học vị trong hệ thống 
Tạng truyền Phật giáo. 


3. Một trong các tông phái của Phật giáo. 


Trang 570/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 13 - Wật Tu 2 


Trước ánh mắt hoài nghi của Trác Mộc Cường Ba, lạt ma Á La chậm rãi giải thích: "Bản năng 
đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa. Cảm giác 
đói khát của con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp. Cậu cũng biết đấy, con người 
không ngừng vận động, cho dù là cậu ngồi, cậu nằm yên bất động, tim cậu cũng vẫn đập, máu 
cậu vẫn chảy... Vận động của chúng ta cần những gì chứ? Cần năng lượng. Còn những thứ 
chúng ta ăn, một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho các cơ quan kia. Trước 
tiên là từ lớn thành nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa, cuối cùng thành carbohvdrate và đưa tới các các cơ 
quan trong cơ thể. Do hoạt động của tế bào, carbohvdrate sẽ phân giải thành các vật chất như 
carbon, hydro, oxy để cơ thể đốt cháy, giải phóng nhiệt năng. Khi cơ thể dùng hết năng lượng 
do thức ăn cung cấp, nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu với đại não, báo hiệu đói. Lúc 
ấu, các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu mệt mỏi, hết động lực, dạ dày trống không 
ngừng phát ra tín hiệu đòi lấp đầy chỗ trống, ruột không ngừng nhu động cũng phát ra tín hiệu 
kiếm việc. Vì vậy, cậu sẽ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vì vậy, cậu sẽ thấy đói 
bụng, vì vậy, cậu sẽ thấy bụng dạ sôi lên ùng ục. Mà khảo nghiệm Ngạ quỷ đạo của người tham 
gia mật tu chúng tôi chính là, trong khi cậu đang đói, yêu cầu cậu chảm chậm chạy xung quanh 
một cái bàn tròn, trên mặt bàn, lại không ngừng đặt lên các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích 
ăn nhất..." 


"Hả..." Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên. Khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc 
hay sao? Nhịn đói chạy bộ, lại còn phải nhìn những món ăn thơm ngon nhất, hơn nữa chỉ cần 
với ta ra là lấu được. Yêu cầu đối với ú chí quả thật quá cao, có thể kiên trì bốn tiếng đồng hồ, 
đích thực là đã đạt đến cực hạn sinh lý rồi, thế nhưng, làm sao mà lại chết được cơ chứ? " 


Lạt ma Á La lại nói tiếp: "Thức ăn sẽ liên tục thau đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác 
kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu. Mà người đang đói, do phản ứng sinh lý bản năng, 
dạ dày sẽ tiết ra dịch vị, đó là một loại acid có độ pH bằng 1. Trong dạ dày có một lớp niêm 
mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không bị loại acid này ăn mòn, thế nhưng, nếu cứ nhịn đói 
mãi, làm dạ dày tiếp tục tiết ra nhiều acid hơn..." 


Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt lên, giờ gã đã biết lạt ma Á La muốn nói gì với mình. Lạt ma 
Á La nói với giọng tiếc thương vô hạn: "Than ôi, chàng thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng 
rất tốt, nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình. Khi chúng tôi mổ khoang 
bụng của cậu ấu, nội tạng của cậu ấy đã có một phần ba bị acid do dạ dày cậu ấy tiết ra ăn mòn 
hết rồi. Nguyên nhân cái chết của cậu ấy, có thể nói là... chết vì đói khát, tự cậu ấy đã ăn chính 
mình! ” 


Lạt ma Á La nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh chìm trong nỗi sợ của Trác Mộc Cường Ba, 
chậm rãi buông từng chữ một: "Cho dù như vậu, cậu vẫn còn muốn tiếp nhận huấn luyện mật tu 
phải không? ” 


Một hồi lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới ngần ngừ mà kiên quyết: "Tôi chấp nhận! " 


Lạt ma Á La nhíu đôi lông mày, lưỡng lự nói: "Nếu Cường Ba thiếu gia vẫn kiên trì... chúng tôi 


Trang 571/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ, thử xem nghị lực của cậu, cậu thấu thế nào? " 


Nghe Trác Mộc Cường Ba nói muốn tham gia mật tu, mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương 
đều cổ vũ nhiệt tình, còn Lữ Cánh Nam thì ngay từ đầu đã lắc đầu thở dài. Nội dung lạt ma Á La 
chuẩn bị cho Trác Mộc Cường Ba khảo nghiệm là một bài khảo sát nhập môn của mật tu, chống 
lại cơn buồn ngủ. 


Theo veu cầu của ông, Trác Mộc Cường Ba phải thức trắng một đêm, hơn nữa còn phải bổ củi 
suốt cả đêm ấy, sáng sớm ngày hôm sau, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, gã bước vào 
một gian nhà đá mà lạt ma Á La đã chọn sẵn. 


Lạt ma Á La nói: "Con người ai cũng cần phải ngủ, nếu không ngủ sẽ dẫn đến một loạt các rối 
loạn công năng sinh lú. Bài kiểm tra nàu không thể giúp cơ thể cậu trở nên không biết mệt mỏi 
là gì, mà chỉ kiểm tra xem cơ thể của cậu trong trạng thái mệt mỏi có thể giữ tỉnh táo được bao 
nhiêu lâu mà thôi. " 

Đây là một gian nhà đá, lạt ma Á La đã sử dụng thủ pháp đặc biệt trên các cửa sổ, trong phòng 
vẫn có không khí lưu thông, nhưng tuyệt không có chút ánh sáng nào, đóng cửa lại, thì cả một 
âm thanh rất nhỏ cũng không nghe thấy được. Trác Mộc Cường Ba bị trói vào một cột đá giữa 
phòng, nghe nói cảm giác bức bách này có thể khiến người ta tỉnh táo hơn. Trên đỉnh đầu gã, 
lạt ma Á La đã đặt một cục nước đá, còn giữa gã và cây cột đá, lại cách một lớp chăn bông dàu 
mà vô cùng êm ái. 


Lạt ma Á La dặn dò Trác Mộc Cường Ba: "Sau khi tôi đóng cửa, ở đâu sẽ trở thành một không 
gian kín tối om và không có tiếng động, trong hoàn cảnh như vậy, cơn buồn ngủ của cậu sẽ 
dâng lên mạnh nhất, nhưng vì cậu đang đứng lại còn bị trói nữa, nên cũng vẫn có thể điều chỉnh 
mức độ căng thẳng của thân thể để kháng cự. Hơn nữa, bên trên chiếc cột đá này còn có một 
cục nước đá, ước chừng cứ nửa tiếng lại có một giọt nước lạnh ta ra, chảy xuống đỉnh đầu cậu để 
giúp cậu hưng phấn tinh thần. Ngoài ra, cậu cũng có thể dùng cách đếm giọt nước chảy xuống 
để xác định thời gian cậu ở đây. Trên tay trái của cậu có đeo một thiết bị cảm ứng, cậu không 
cần phải dùng sức, chỉ cần để ngón tau chạm vào thiết bị ấy là được rồi. Khi nào cậu hoàn toàn 
mất ú thức, cũng có nghĩa là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, ngón tay rời khỏi thiết bị cảm ứng 
một thời gian, chúng tôi sẽ biết ngay, cánh cửa cũng tự động mở ra, để xem cậu có thể kiên trì 
được bao lâu nhé, Cường Ba thiếu gia, chúc cậu may mắn." 


Cánh cửa đã đóng lại, trong không gian bít kín như bưng ấy, không có âm thanh, không có ánh 
sáng, chỉ có tiếng thở khoan thai của chính bản thân mình. Lúc mới bắt đầu, Trác Mộc Cường 
Ba vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, thế nhưng cặp mắt gã nhìn vào bóng tối chưa được bao lâu đã 
thấy mệt mỏi vô ngần, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống. 


Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ đến lời lạt ma Á La đã nói: "Mắt người ta một khi mở ra, sẽ 
không ngừng làm việc, nó sẽ không ngừng tìm kiếm, thu thập các thông tin có thể truyền về cho 
đại não, trong bóng tối tuyệt đối và khi chói lòa, không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, nó sẽ 
bãi công. Khi ở trong bóng tối, đến lúc cặp mắt mệt mỏi tới độ không thể mở ra được, hãu 
nhắm mắt lại, bằng không, có thể sẽ gây ra mù lòa đó." 


Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, mặc dù vẫn đang đứng, nhưng gã đã hoàn toàn sẵn sàng để 
ngủ. Trong tình thế này, giữ cho được thần trí tỉnh táo thật còn khó khăn gấp bội. Gã vẫn còn 
cảm giác, ngón tay cái vẫn đặt lên thiết bị cảm ứng dạng tiếp xúc kia, nhưng cơn buồn ngủ nặng 


Trang 572/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nề không ngừng ập tới, cảm giác của gã với môi trường xung quanh đang dần dân biến mất. 
Trác Mộc Cường Ba tựa hồ như lại trở về rừng Mãnh Xà, trong khu rừng vắng lặng tăm tối ấu, u 
ám, lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, cả gió cũng ngừng thổi. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi 
kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình: "Không được ngủ, nhất định phải ra 
khỏi đây, nhất định không được ngủ." Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ.” 
Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ, Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, đã 
thấy ngâm ngầm đau, đầu óc nặng nề khó tả. 


Cũng không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba lại mở mắt ra, bốn bề vẫn tối đen như mực, 
không khí mát rượi, một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít xộc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra, bâu 
giờ Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra, dụng ý thật sự khi lạt ma Á La trói gã vào cột đá là gì. Nếu 
còn có thể cử động tay chân, hoạt động cho thư giãn gân cốt, tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ 
thể, nhất định sẽ kháng cự lại được với cơn buồn ngủ, nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích 
như thế này, vừa hay lại thõa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngấng đầu lên, trên đầu cũng tối 
tăm mù mịt, không nhìn thấy gì hết, Trác Mộc Cường Ba thảm nhủ: "Chẳng phải đã nói là cứ 
nửa tiếng là có một giọt nước lạnh rỏ xuống cơ mà? Sao lâu như thế rồi mà vẫn chẳng có động 
tĩnh gì vậy? " Bỗng nhiên, gã sực nhớ ra một câu khác cũng do lạt ma Á La nói: "Trong bóng 
tối, người ta sẽ mau chóng mất đi cảm giác về thời gian, bóng tối sẽ nói với cậu, trên thế giới 
nàu, vốn là chẳng có thời gian." Trác Mộc Cường Ba thảm kinh hoảng trong lòng: "Lẽ nào mình 
cảm thấy đã rất lâu rồi, thực ra mới chỉ có mười mấy phút, còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thôi 
sao? " Lời lạt ma Á La vẫn văng vẳng bên tai: "Với một giấc ngủ ngon, cậu sẽ thấu vừa mới 
nhắm mắt vào, mở mắt ra trời đã sáng; còn một giấc ngủ mệt mỏi, cậu sẽ trằn trọc không yên, 
tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, nhưng sao trên bầu trời đêm vẫn nhấp nháy, tựa hồ như thời 
gian và không gian đang đông đặc vậu. " 


Trác Mộc Cường Ba lại chán nản nhắm mắt lại, thật không ngờ, cái gọi là khiêu chiến với cực 
hạn của con người, chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống, chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ 
thôi đã khó khăn như vậy rồi. Đây cũng chỉ mới là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách mang 
tính thử nghiệm, nếu cả một bài kiểm tra nhỏ này mà cũng không thể kiên trì vượt qua, nói đến 
mật tu làm gì nữa? Qua kinh nghiệm trong rừng Mãng Xà, Trác Mộc Cường Ba biết, cần phải 
dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ, nhưng bây giờ hai tay gã đã bị trói 
chặt, sau lưng còn lót một lớp chăn bông dày, làm sao mà tạo ra được cảm giác đau đớn bâu 
giờ? Trác Mộc Cường Ba cắn chặt môi dưới, trong miệng xộc lên một mùi máu tanh nồng nồng, 
vị mằn mặn, nuốt vào hơi ngòn ngọt đặc thù ấy, bất cứ ai cũng nhận ra được. Trác Mộc Cường 
Ba nhắm mắt trầm tư: "Chảy máu rồi, mình đã cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không 
có cảm giác đau đớn, sao mà nhẹ nhàng, hả, chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi? " Lạt ma Á La 
từng nói, "Người đang ngủ sâu, cho dù lấy kim châm cũng không tỉnh lại, vì ý thức của người đó 
đã tự đóng lại, tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật đến đại não bị ngăn trở, sẽ không còn cảm 
thấy đau đớn nữa. Một giấc ngủ ngon, cũng bằng tự tiêm cho mình một liều thuốc tê vậu." 


Trác Mộc Cường Ba bắt đầu gật lia lịa, bản thân gã cũng biết, cứ tiếp tục như vậy không được, 
thế nhưng, tau chân và toàn bộ cơ thể bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa, Ú 
thức đang dân mơ hồ mờ nhạt. Đúng lúc này, tựa như một mũi kim đâm thẳng vào cột sống, 
cảm giác lạnh thấu xương ngay sau đó lan tỏa đi khắp toàn thân, Trác Mộc Cường Ba giật thót 
mình, đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo, nhớ lại cảm giác vừa rồi, gã biết, gọt nước lạnh ấy đã 
rơi xuống gần huyệt Đại trùu của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng 
xua sạch hơi lạnh, lớp chăn mềm ấm tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho làn da, Trác Mộc Cường 


Trang 573/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba đã dùng hết mọi cách, song ú thức vẫn cứ biến mất từng chút từng chút một. Thật không 
ngờ, kiểu bất ngờ dùng nước lạnh cho tỉnh người này lại giống như đem thể lực ra tiêu hao hết 
một lượt, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ hơn. 


Kháng cự lại cảm giác buồn ngủ này, giống như đang dùng hết sức lực toàn thân giữ thăng bằng 
trên một sợi dây thép, có điều bên dưới dâu thép kia không phải là vực sâu thăm thẳm, mà là 
lớp chăn bông dày ấm, vô số gái đẹp, thức ăn ê hề, muốn cầm cự được lâu trên một sợi dâu 
thép như thế, quả thực là còn khó khăn hơn lên trời gấp bội. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của mật tu, đồng thời cũng 
hiểu ra tại sao lạt ma Á La nói không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện mật tu được. 
Muốn kháng cự lại đau đớn không hề khó, mà chỉ cần một trái tim kiên định dũng cảm là được, 
vậu nhưng, muốn chống lại sự ấm áp dịu dàng, sức nhẫn nại ấu đúng là không phải người nào 
cũng làm nổi. Không biết đã là lúc nào, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy phía trước lấp lóa nhập 
nhòa, phải một lúc lâu sau mới hồi phục thị lực, cánh cửa đá kia, hóa ra đã bị mở ra rồi! Trác 
Mộc Cường Ba mệt mỏi gục đầu xuống, một cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có xâm 
chiếm khắp cơ thể. 


Trác Mộc Cường Ba được Trương Lập và Nhạc Dương khiêng ra khỏi gian nhà đá, chính bản 
thân gã cũng không thể nào tin nổi, chỉ vì chống lại cơn buồn ngủ mà gã đã tiêu hao hết cả thể 
lực. Nhìn nét mặt hai người Trương, Nhạc có thể nhận thấy, bọn họ rất thất vọng trước biểu 
hiện của Trác Mộc Cường Ba. Dưới ánh mặt trời, lạt ma Á La cười tủm tỉm nhìn gã, cảm đồng 
hồ tính giờ trong tay nói: "Năm mươi sáu phút, khá lắm, đã là khá lắm rồi." 


Đường Mẫn giúp Trác Mộc Cường Ba lau vết máu trên khóe miệng, xót xa hỏi: "Sao lại đến 
nông nổi này? " Trác Mộc Cường Ba không trả lời cô, chỉ thầm nghĩ bụng: "Không ngờ chỉ cầm 
cự được có năm mươi sáu phút, sao cảm giác cứ như đã ở dưới địa ngục mấy năm rồi vậu." Gã 
đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa, Lữ Cánh Nam đang ởi ngược lại, bèn hỏi: "Đại sư, giáo quan 
cũng từng tiếp nhận thử nghiệm tương tự như vậy rồi à? " 


Lạt ma Á La lắc đâu: "À, không có. Đây là một phương pháp chứng nhận tư cách do tôi tự nghĩ 
ra khi mới bắt đầu mật tu, vì không được các vị đại sư đồng ú, nên tôi mới gọi nó là một bài kiểm 
tra thử nghiệm. Ngoài tôi ra, cậu là người đầu tiên thử nghiệm theo cách này." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy năm đó, đại sư cầm cự được bao nhiêu lâu vậy? " 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Vì lúc ấu tôi đã có tư cách mật tu rồi, đồng thời cũng đã chính thức bắt 
đầu mật tu, vì vậy thời gian cầm cự phải dài hơn một chút..." Ông giơ lên ba ngón ta. 


"Ba tiếng đồng hồ? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 
"Không, ba ngày." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy choáng váng, đầu gục xuống, không còn sức lực ngước lên 
nữa; gã đã ngủ thiếp đi rồi. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, trời đã ngả hoàng hôn. Gã trầm ngâm nhớ lại, trời đã ngả 
hoàng hôn. Gã trằm ngâm nhớ lại, đúng như lạt ma Á La đã nói: "Có một số việc phải cần đến 
khả năng thiên phú, sức người không thể cưỡng cầu." Trác Mộc Cường Ba cũng tự biết mình, 
nếu nói rèn luuện sức mạnh cơ bắp bên ngoài, có lẽ gã có thể đạt tới mức khá, còn mật tu, tư 


Trang 574/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chất của gã chỉ có thể nói là tầm thường, thậm chí thuộc loại thấp, nhưng gã không hề có ý định 
bỏ cuộc ở đây. Lạt ma ÄÁ La vào phòng thăm hỏi: "Cường Ba thiếu gia, giờ cậu có muốn nói gì 
với tôi không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ưm.” Gã ngước nhìn vào mắt lạt ma À La, gương mặt toát lên vẻ tự 
tin mà cố chấp: "Tôi muốn thử một lần nữa." 


Lạt ma Á La nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: "Bây giờ, trước tiên cứ học hết các môn học cơ bản 
đi đã, đâu mới là những thứ cậu cần phải học. Nếu sau khi kết thúc lần khảo sát này, nếu Cường 
Ba thiếu gia vẫn muốn tiến hành mật tu, cậu có thể đến Sắc Lạp tự, thiển phòng số một lẻ chín, 
tìm Đan Chu đại sư, cứ nói là tôi bảo cậu đến. Đan chu đại sư không thể coi là người giỏi nhất 
trong những người mật tu, song ông ấy tuyệt đối là người hướng dẫn mật tu giỏi nhất đó." 


Trác Mộc Cường Ba không biết là mừng hay lo, trong lòng thâm cảm kích lạt ma Á La. Sau đó 
mấy ngày, bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện mang tính chất phục hồi, đồng thời tiếp nhận đợt trị 
liệu phục hồi thân thể ở bệnh viện trong vòng một tháng, cứ vào các thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm, 
và Chủ Nhật, đều phải đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị phục hồi tâm lú, yêu cầu 
phải kiên trì nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn. 


Trong mấy ngày bắt đầu hồi phục, khi mọi người ăn cơm, phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba cầm 
đũa cứ run lầu bẩy, có lúc gắp thức ăn cũng không gắp nổi. Nhạc Dương tò mò hỏi: "Cường Ba 
thiếu gia, tay anh bị làm sao vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh trả lời: “Tay bị chuột rút." 
Nhạc Dương lại càng ngạc nhiên hơn, liền hỏi tiếp: "Sao mà lại bị chuột rút được? " 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ oán hờn, gằn giọng nhá từng chữ một: "Phạt, chép, một, vạn, lần! " 
Hai người Nhạc Dương, Trương Lập không ngờ lại hân hoan cổ vũ, tỏ ra hết sức vui mừng, còn 
Trác Mộc Cường Ba thì chỉ biết mếu méo dở khóc dở cười. 


Lúc này, ở ngoại ô Philadelphia, có một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy như lâu đài, đây là một 
trong rất nhiều nơi ở của Merkin trên đất Mỹ. Cá nhân y tương đối thích nơi nàu, tất cả nội thất 
ở đây đều do y đích thân bài trí, nhưng Soares lại hết sức chán ghét, chỗ này quá ư là tối tăm, 
không giống như chỗ cho con người ở, mà ngược lại giống một ngôi mộ cổ hơn, thậm chỉ cả gió 
ở đây cũng lạnh hơn bình thường. Hơn nữa Merkin lại còn mang về đây các thứ ụ đào được 
trong mộ cổ và các món đồ tìm được trên thị trường đồ cổ, tất cả bàu ở những chỗ nổi bật nhất, 
khiến nơi này lại càng thêm nặng nề âm khí. Soares tin rằng, những thứ ở trong mộ cổ, vì chôn 
vùi ở nơi u ám không có ánh mặt trời đã quá lâu, các âm hồn bất tán đều tụ hết cả trên đó, ai 
giữ các thứ ấy một thời gian dài, rồi thế nào cũng bị nó làm hại. Nhưng để cùng nghiên cứu tấm 
bản đồ giống như bản đồ Trung Quốc ấy với Merkin, y không thể không dọn đến đây. Bây giờ 
tòa cung điện lạnh lẽo nàu có thêm mấy con vật nhỏ đáng yêu của Soares, lại càng trở nên 
giống một pháo đài của thầu mo hơn. 


Giữa phòng khách đặt một chiếc bàn lớn, trông như bàn bóng bàn, tấm bản đồ cổ để ở giữa, 
bên cạnh có tờ giấy vẽ bản đồ rộng gần hai mét trải rộng, bên trên đánh dấu chỉ chít địa danh. 
Merkin một tau cảm thước một tay cầm bút, chấm chấm vạch vạch bên trên như một kiến trúc 
sư thực thụ. Trên tấm bản đồ lấy được trong địa cung Maya này vẽ toàn những ký hiệu khiến 
người ta nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Trong mắt Soares, những kú hiệu ấy khá giống với kú 


Trang 575/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hiệu một nét thời cổ đại, hình ngực, hình củ hành, hình thang, hình mũi tên..., đều dùng một 
nét vẽ nên. Soares nhìn chúng, cảm thấy tối nghĩa khó hiểu chẳng khác gì những kú hiệu trong 
địa cung Mava cả. Còn Merkin thì ra bộ trầm tư suy nghĩ rất lung. Soares bèn hỏi: "Đây là cái gì? 
Tạng văn hả? ” 


Merkin cắn cắn bút, nói: "m, những kú hiệu này chắc là văn tự, anh xem, đại đa số được sắp 
xếp rất thẳng thớm, hơn nữa còn có chỗ lặp lại nữa, đây chắc là văn tự rồi. Ngoài ra còn một số 
khác, nhìn trông như vẽ thứ gì đó, có lẽ là biểu thị kú hiệu hình núi thì phải? " 


Soares nghi hoặc: "Anh... anh khẳng định đây là Tạng văn à? Hình như tôi chưa thấu loại Tạng 
văn nàu bao giờ. ” 


Merkin nói: "Chuyện này không có gì là lạ, Tạng văn anh chưa từng nhìn thấy thì nhiều lắm. 
Tạng văn phát triển từ hơn ngàn năm trước, nếu tính từ tiếng Mã Nhĩ của Tượng Hùng thì cũng 
cả hai ngàn năm rồi, thời kỳ khác nhau, giáo phái khác nhau, đều có những kiểu chữ khác nhau. 
Cùng là tiếng Tạng, nhưng cũng có đến hơn trăm kiểu chữ, có những kiểu hoàn toàn khác nhau, 
không thể dùng thay cho nhau được. " 


Sắc mặt Soares sa sắm, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Y chỉ vào bản đồ, hỏi: "Có 
hơn trăm kiểu chữ? Anh, anh biết được mấy kiểu? Còn nữa, trong đám ký hiệu này, anh có 
phân biệt được đâu là văn tự, đâu là hình vẽ không? " Soares hiểu rõ, nếu không biết, một văn 
tự cổ hoàn toàn có thể trở thành thứ mật mã tương đối phức tạp; bằng như chỉ biết được dăm ba 
ký hiệu mà muốn khám phá văn tự, e còn khó hơn cả lên trời nữa. 


Merkin chớp chớp mắt, nói: "Không sao, chúng ta có chuwên gia rồi..." Y dụi dựi, quả là đã rối 
hết cả mắt. 


Bí mật về Sáng chế thần của người Ïnca 


Một tháng sau, chính phủ lại có hoạt động khảo sát khoa học khác, Ngải Lực Khắc phải trở về 
đoàn của nhà nước. Buổi từ biệt, mọi người tụ tập lại một chỗ, lưu luuến không rời. Sau bữa 
cơm, ai nấy trở về đi ngủ, Trác Mộc Cường Ba lại ra chỗ gã và Ngải Lực Khắc lần đầu tiên nói 
chuyện. Sao trời vẫn long lanh như thế, Ngải Lực Khắc vẫn đứng sừng sững trong cơn gió se se 
lạnh, nhìn ánh đèn doanh trại lập lòe phía xa xa. “Anh cũng ở đây hả, anh Mao Lạp." Trác Mộc 
Cường Ba nói. 


Ngải Lực Khắc khẽ thở dài: "Phải, ở với nhau lâu như vậy, đột nhiên phải đi, thế nào thì cũng 
thấy hơi quyến luyến. Có điều tôi cũng phải đi, những thứ có thể dạy tôi đã dạy hết cho mọi 
người rồi, con đường còn lại, mọi người phải dựa vào mình tự đi thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cám ơn anh, cám ơn anh đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều bổ ích." 


Ngải Lực Khắc ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba ra chỗ cái đôn đá phía trước, hai người sánh vai 
ngồi xuống. Chỉ nghe Ngải Lực Khắc nói: "Cường Ba thiếu gia, ở chung một thời gian dài như 
vậu, tôi cảm thấu, thứ anh thực sự muốn tìm kiếm, dường như không chỉ có Tạng ngao thôi 
đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm, tại sao anh lại nghĩ thế? " 


Ngải Lực Khắc đáp: "Anh là người khắc khổ nhất trong các học viên huấn luyện đặc biệt lần 


Trang 576/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này, anh rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Mỗi khi hoàn thành một bài huấn luyện, 
trong mắt anh lại toát lên vẻ mừng rỡ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thoáng hiện ra vẻ u uất, 
có chuyện gì đó anh tự trách mình, có phải không? Vì vậu, có lúc tôi nghĩ, hình như anh không 
thực sự muốn tìm kiếm chó ngao Tây Tạng, mà chỉ coi việc tìm kiếm ấu như một cơ hội, một hụ 
vọng. Nếu tìm được Ngao vương... liệu đó có phải là anh đang tự ám thị mình rằng như vậy thì 
sẽ có hụ vọng tìm thấy thứ anh thực sự muốn tìm hay không? " 


Những lời của Ngải Lực Khắc dường như đã mở ra một cánh cửa phủ đầy bụi bặm. Sắc mặt Trác 
Mộc Cường Ba tái đi, toàn thân lạnh toát, trong lòng chấn động: "Là vậy sao? Lẽ nào mình thật 
sự nghĩ như vậy? Thật sự là như vậy hay sao? ” 


Ngải Lực Khắc đứng lên nói: "Cường Ba thiếu gia, anh nên hiểu rằng, điều quan trọng nhất 
trong đời người, chính là biết mình muốn gì. Anh là người có mục đích, vì thế cuộc sống của anh 
phong phú diệu kỳ hơn những người khác. Là một người làm công tác khảo sát khoa học nhiều 
năm, tôi nghĩ, con đường tìm tòi nàu là một con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Trên con 
đường ấy, anh có thể không ngừng học hỏi và thu hoạch. Lâu dần lâu dần anh sẽ phát hiện ra, 
nó không hề khô khan vô vị chút nào, bởi vì niểm vui nó mang đến cho anh nằm ở sâu thắm 
trong lòng. Tôi nghĩ, đời người cũng chỉ có thế mà thôi, không ngừng tìm tòi và phát hiện, tìm 
kiếm những thứ mình muốn tìm." Ngải Lực Khắc vỗ vỗ lên vai Trác Mộc Cường Ba, thở dài đầy 
ý nghĩa, "Thực ra, tôi cảm thấy Cường Ba thiếu gia rất hợp với công tác khảo sát khoa học đấy, 
anh có nghị lực bền bỉ mà người thường không thể có, hơn nữa, khả năng nhìn thấu suốt của 
anh mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần anh nghĩ đến, nhất định là sẽ có phát hiện 
gì đó. Vấn đề là, bây giờ anh vẫn chưa chịu nghĩ ngợi suy tính nhiều hơn, mà thích đơn giản hóa 
sự việc đi. Nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh tỉnh ngộ ra thôi. " 


Nhìn theo cái bóng của Ngải Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba thần người ra giữa bãi đất trống. 
Ngày hôm nay, phẳng phất như tan vào làn gió se lạnh, mỗi câu nói của Ngải Lực Khắc đều 
đáng cho gã suy nghĩ cả. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa 
rồi. 


Dường như để quên đi những lời Ngải Lực Khắc nói, Trác Mộc Cường Ba lại quay trở về phòng 
của mình trong doanh trại. Từ khi bọn họ lấy được một phần tư liệu kia, cả tháng nay gã đã 
nghiên cứu không ngừng. Ban đầu Trác Mộc Cường Ba định để Trương Lập, Nhạc Dương, thêm 
cả Mẫn Mẫn và giáo sư, năm người bọn họ cùng tập trung nghiên cứu, nhưng hai tên láu báu 
Trương Lập và Nhạc Dương vừa thấy tập tư liệu dày bịch đã kêu đau đầu ầm ï, chỉ có Mẫn Mẫn 
là hết sức chăm chỉ cần thận giúp giáo sư Phương Tân phân loại và chỉnh lú. 


Vì trước khi đi châu Mỹ giáo sư Phương Tân đã nghiên cứu về nền văn minh Mava, thêm nữa 
ông cũng nói, rèn sắt phải rèn lúc nóng, đặc biệt là vị thần ởi lại giữa thế gian mà Trác Mộc 
Cường Ba nhắc đến kia đã làm cho giáo sư hết sức chú ú, vì vậu, bọn họ quyết định bắt đầu tra 
xét từ mối quan hệ giữa người Éukuer và vị sứ giả kia. 


Chẳng ngờ phần liên quan đến Mava trong tập tư liệu rất ít. Theo như Nhạc Dương phân tích 
thì có hai nguyên nhân: thứ nhất vì nhà nước cũng mới diễn dịch được Cổ Cách kim thư mà biết 
sứ giả có quan hệ với châu Mỹ, trước đó chưa có đủ những tư liệu liên quan, vì vậy nên chuẩn bị 
chưa đầy đủ; thứ hai là ở trong tổ chuyên gia, số chuyên về Mava ít thê thảm, mà thậm chí đã 
thực có chuyên gia về Mawa chưa cũng là vấn đề nữa, đương nhiên là không thể chuẩn bị ra 
được bao nhiêu tư liệu chính xác và đảy đủ. Nhưng nhờ giáo sư Phương Tân thông qua bạn bè, 


Trang 577/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoặc lên mạng liên hệ với một số chuyên gia về Mava của nước ngoài, họ tìm được rất nhiều 
thông tin bất ngờ từ nhiều con đường khác nhau. 


Có điều những tư liệu ấy, ngược lại còn khiến cả mấy người càng thêm nghỉ hoặc. Chủ yếu có 
ba điểm, trước tiên là vị trí địa lý, người Kukuer ở cách bán đảo Yucatan là trung tâm của nền 
văn minh Maya quá xa, nhưng thôn làng và tòa Bạch thành do tổ tiên họ xây nên, trăm phần 
trăm chính là kiến trúc điển hình của nền văn minh Mava. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là 
nền văn minh từng có thời kỳ huy hoàng khiến cả thế giới phải chấn động, văn minh Mava. Tại 
sao người Kukuer lại đi tới đó, đi như thế nào, nền văn minh của họ từng huy hoàng tới mức 
nào, tại sao lại tàn lụi như vậy? 


Kế đó là tập tục nuôi chó. Nền văn minh Mava dường như cũng sùng bái chó. Người Kukuer có 
thần Chó, nhưng chuyện chó sau khi chết được hợp táng với chủ nhân thì cả nhóm không tra 
cứu được trong các tư liệu khác về văn minh này. Ngay cả người lnca cũng không có tập tục nào 
tương tự. 


Điểm cuối cùng, chính là vị thần Yinawea kia. Đây chính là điều khiến người ta kỳ quái nhất ở 
người Kukuer, bởi vì Yinawea không phải là thần của người Mava, mà của người Inca. Nhưng 
nếu nói vì ở gần nhau mà văn minh Inca và văn minh Mava của người Kukuer pha trộn, thì lại 
không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác của các vị thần Inca ở chỗ người Kukuer. Ngoài ra còn 
rất nhiều nghi vấn nhỏ khác, mà câu trả lời phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất phải dịch được 
minh văn (chữ khắc trên đồ vật, bia đá) của người Mava. Việc này giáo sư Phương Tân sẽ nghĩ 
cách nhờ chuyên gia trong và ngoài nước giúp đỡ. Thứ hai, quan trọng hơn là làm thế nào để 
Trác Mộc Cường Ba nhớ lại được bài sử ca của Babatou. Điều này thì đã làm khó gã, đếm đi 
đếm lại gã cũng chỉ nhớ có mỗi hai câu, nhiều hơn đành lắc đầu chịu chết. 


Việc thứ nhất phạm vi liên quan quá rộng, việc thứ hai kết quả thu được quá ít ỏi, vì vậy bọn họ 
tập trung vào một hướng mới. Trong tư liệu còn nhắc đến việc sứ giả sang châu Mỹ, nên giáo sư 
Phương Tân cho rằng hướng thứ ba này e còn quan trọng hơn. Xác minh được vị sứ giả kia rốt 
cuộc có đặt chân tới châu Mỹ hay không, mục đích đến đó là gì, các phát hiện này có giá trị rất 
quan trọng đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Trong quá trình tra cứu tư liệu, họ phát 
hiện ra Sáng chế thần của người Inca. Vị nàu có rất nhiều tên, hơn nữa bộ lạc thiểu số nào cũng 
tin rằng tên của bộ lạc mình gọi mới chính là tên thật của vị thần đi khắp nơi thế gian ấu. Những 
cái tên Viracocha, hay Huiracocha, hay như Sean gọi là Wiraqutra và Yinawea của người Kukuer 
đều chỉ là phát âm hơi khác nhau một chút, ngoài ra còn có những cái tên nghe khác hắn nhau 
như Halacocha, Kaen S¡isi, Susuba, Chakalakapi, Yla... 


"Cường Ba thiếu gia, có phát hiện mới, " vừa thấy Trác Mộc Cường Ba quay lại, Nhạc Dương đã 
hoan hỉ báo cáo. "Là tôi phát hiện ra đấy nhé, lịch sử của cái nền văn Mawa và văn minh Inca 
này, và cả của người Kukuer nữa, có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ luôn.” 


"Ô, là chuyện gì vậu? " Trác Mộc Cường Ba quay sang nhìn giáo sư Phương Tân. Ông mỉm cười 


nói: "Nhạc Dương phát hiện ra, để cậu ấy nói đi." 


Nhạc Dương nói: "Anh xem, bây giờ hầu hết mọi người đều cho rằng nền văn minh Mava ở 
châu Mỹ đại khái là phát triển đến cuối thế kỷ thứ chín thì đột nhiên đi từ phồn thịnh đến diệt 
vong. Chứng cứ rõ ràng nhất của luận điểm này chính là một tấm bia kủ niên có khắc thời gian 
là năm 899 phát hiện ra gần đây nhất. Trong khoảng thời gian ấy, tất cả các thành trì lớn đều 


Trang 578/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngừng xây dựng, hơn nữa còn phát hiện ra vết tích của nhiều trận đồ sát lớn, có nhà khảo cổ 
học đã chỉ ra đâu có lẽ là chiến tranh bùng nổ trên diện lớn. Còn bài sử ca của người Kukuer 
không phải cũng nói, chiến tranh ở phương Bắc làm tổ tiên của họ phải chạy về phương Nam 
hay sao? Nếu Cường Ba thiếu gia nhớ không nhầm, thì bốn năm katun bằng tám mười năm lịch 
của chúng ta, đại khái bọn họ đã đi được chừng ấy thời gian, bọn họ đến nơi và xây dựng Bạch 
thành đại khái vào khoảng cuối thế kủ thứ mười. Mà trên thực tế, chính trong thời gian này đế 
quốc Inca từ một bộ lạc nguyên thủy không có bất cứ ghi chép gì trong lịch sử bỗng đột nhiên 
trở nên phồn thịnh. Đối với vị hoàng đế Manco Cápac của đế quốc Inca, đến tận bâu giờ người 
ta vẫn còn tranh luận, có người nói khoảng chừng năm 1200 ông ta mới bắt đầu xây dựng một 
quốc gia lớn mạnh, cũng có người nói khoảng năm 1000 ông ta đã bắt đầu biến Inca thành một 
đế quốc hùng cường. Tôi phát hiện ra chỗ này có một điểm nghi vấn, chính là vua Inca thứ nhất 
và vua Inca thứ tám dùng chung một tên, có lẽ đây là lý do gây ra hai trăm năm sai biệt này. Tôi 
thì tán đồng quan điểm đầu tiên, bởi vì ở đâu có một vấn đề, văn minh của người Ínca và người 
Maua không giống nhau, không phải là tích lũy phát triển dẫn dân, mà đột nhiên rơi từ trên trời 
xuống. Trong thần thoại truyền thuyết của bọn họ cũng miêu tả đúng như vậu. Tổ tiên của người 
Inca khi ấy vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn mông muội, ăn lông ở lễ, hàng ngày cứ trời sáng 
là lại tỏa ra khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. Và thần Yinawea (tức Viracocha) đã đến nhân gian, 
dạy cho họ tất cả mọi điều. Cũng trong thời kỳ nàu, vị thần Yinawea đó, cũng đến làm khách ở 
chỗ người Kukuer, chính là vị Yinawea đã nhắc nhở bọn họ ấy, chỉ tiếc là Cường Ba thiếu gia 
không nhớ được nội dung khúc giữa, bằng không, chúng ta đã liên hệ các sự kiện này với nhau 
được rồi. Thế nào, đoạn lịch sử này được chắp vá lại cũng hoàn chỉnh ra phết phải không? " 


Đường Mẫn ngấng lên khỏi đống sách vở, vuốt qua loa mái tóc rối, bổ sung thêm: "Thực ra 
Nhạc Dương chưa nói vào trọng điểm, kết quả nghiên cứu của bọn em là, nền văn minh Mava 
đột nhiên tiêu vong vào khoảng thế kỷ thứ mười. Sự thực là khi người Tây Ban Nha đến châu 
Mỹ, những người Mava đó đã quên mất nền văn minh của tổ tiên mình mà đang sống cuộc sống 
của người nguyên thủy rồi. Còn nền văn minh Inca thì đột ngột nổi lên từ thế kủ thứ mười. 
Trước thời gian đó, lịch sử của họ gần như là không thể nào khảo cứu được. Vì vậy những tri 
thức văn minh của thời kỳ này thành ra rất giống như người ngoài hành tinh đã dạy cho bọn họ. 
Dựa theo thần thoại và truyền thuyết của người Inca, thần Viracocha là một nhân vĩ đại gần như 
Thần Nông của Trung Quốc chúng ta vậy, ngài đã đến Nam Mũ vào thời điểm đó, đồng thời để 
lại thần tích ở khắp nơi trên đại lục. " 


Nhìn cặp mắt vằn lên những tia máu của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba lấy làm áy náy không 
yên. Gã từng khuyên Mẫn Mẫn đừng lao tâm quá sức, giờ họ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi 
phục, cần phải chú ú đến sức khỏe của mình trước nhất, nhưng Đường Mẫn đã trả lời: "Sức em 
vếu, lúc lên đường không thể giúp gì cho mọi người, nhưng tra cứu tư liệu thì em vẫn làm được. 
Với lại, cả giáo sư cũng không nghỉ ngơi, em trẻ hơn ông nhiều, nói gì thì em cũng học qua lớp 
ụ tá rồi mà... " 

Trác Mộc Cường Ba cười cười, nói: "Theo như mọi người nói, vậy thì vị thần Yinawea kia, chính 


là sứ giả Tâu Tạng của chúng ta vượt biển đến Nam Mỹ rồi." 


"Chẳng lẽ lại không à? " Nhạc Dương vội nói: "Anh xem những đoạn miêu tả về thân Viracocha 
đi: có một đám tín đồ trung thành luôn đi theo ngài, còn có một con mãnh thú kỳ lạ lúc nào 
cũng ở bên cạnh ngài, mãnh thú có đầu lớn, bốn chân như sư tử... Cường Ba thiếu gia, đâu rõ 
ràng chính là hộ vệ của Cổ Cách và Chiến ngao còn gì." 


Trang 579/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cười khẽ: "Vậy người Tây Ban Nha đã miêu tả vị thần này như thế nào? 
Những gì họ nói có liên quan chút gì đến Tạng tộc đâu, trong ghi chép của họ thì thần 
Viracocha phải là người châu Âu có làn da trắng bóc, sống mũi cao, tóc xanh, hơn nữa còn có 
thuyết còn cho rằng, thần Viracocha rất giống với Thánh tông đồ Bartholomew 1 và Thánh 
Thomas, cậu giải thích thế nào đây? " 


"Tôi cho rằng Nhạc Dương nói không sai đâu." Lúc này, giáo sư Phương Tân mới đứng lên nói, 
"Chớ quên câu danh ngôn này, lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên, người Tây Ban Nha miêu tả 
thần Viracocha giống như Thượng đế người da trắng, đó là vì họ là những kẻ xâm lược đầu tiên 
chinh phục nền văn minh Inca, nhưng sự thực thì, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều sơ hở trong 
những chỉ tiết nhỏ nhặt này. Chẳng hạn, về tượng thần Viracocha, người Tây Ban Nhà đã miêu 
tả thế này, Thân hình ngài cao lớn, râu dài hơn một gang tay, áo dài rộng rãi, dạng như áo 
bành tô hoặc áo cha xứ, phủ kín hai chân. Tượng thần dắt theo một con dị thú, dáng hình kỳ lạ 
xưa nay chưa từng thấy bao giờ, bốn chân như chân sư tử; bức tượng thần này rất giống với hình 
tượng Thánh tông đồ của chúng ta (người Tây Ban Nha), nói một cách chính xác thì giống với 
Thánh tông đồ Bartholomew, bởi vì trong hình tượng của thành có ma quở bám dưới chân, mà 
thần Viracocha này thì lại dắt theo một con dị thú chưa ai trông thấy bao giờ.' Lạ một điều là 
những bức tượng thần và các kiến trúc nàu đã bị người Tây Ban Nha phá hoại hết, nghe đâu là 
để triệt để tiêu diệt tín ngưỡng của người Inca, sau đó truyền bá đạo Cơ Đốc. Nếu vị thần đó rất 
giống với Thánh tông đồ của họ, vậy thì đâu có thể nói là thần tích hết sức có lợi cho việc cho 
việc truyền giáo, cớ sao phải hủy đi làm gì? Còn nữa, một nguyên nhân rất quan trọng khiến 
người Tâu Ban Nha cho rằng vị thần đi lại chốn thế tục này là một tín đỏ Cơ Đốc giáo, chính là 
vì họ tìm thấy rất nhiều chứ thập trong các điện thờ thần Viracocha, họ cho rằng đây là dấu tích 
thần lưu lại khi truyền bá giáo lú Cơ Đốc, chỉ có điều kỹ thuật thủ công người bản địa quá tệ, chữ 
thập nào cũng bị vặn vẹo không ngay ngắn. Cậu xem thử những chữ thập mà họ phát hiện coi, 
đây là hình chụp vật thực mà Chính phủ Peru còn lưu giữ đấu." 


Trác Mộc Cường Ba ngó vào màn hình máy tính của giáo sư Phương Tân, chữ thập ngoặc đó rõ 
ràng là lệch sang một phía, gã kinh ngạc kêu lên: "Đây là... chứ Vạn ngược mài ” 


Giáo sư Phương Tân cười cười: "Đây là ký hiệu `ung trọng, tít nhất thì so với chữ thập, cái vật 
này giống kú hiệu `ung trọng hơn đúng không. Nếu cái nàu vẫn chưa nói lên điều gì, cậu xem 
thêm cái nàu nữa, đây cũng là vật Chính phủ Peru cất giữ, là dao phẫu thuật hình chữ `T' của 
nền văn minh Inca, nghe nói thuật mổ đầu của người Inca hết sức tiên tiến, cậu xem thêm tấm 
ảnh này đi...” 


Trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau, con dao hình chữ `T' trong hai tấm 
ảnh, ngoài kích cỡ và độ nét ra thì gần như là giống y hệt, Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: 
"Đây là..." 


Giáo sư Phương Tân giải thích: "Trong tấm ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở 
Tây Tạng cổ từ hơn một nghìn năm trước, giờ được cất giữ trong Bố Đạt La cung. Thực tế là 
một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nghe đâu có hơn một trăm loại dao khác nhau, đây chỉ là 
một trong số đó. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều lắm về kỹ thuật học của Tây Tạng cổ đại, 
nhưng nhìn những dụng cụ phẫu thuật này, có thể thấy thành tựu y học thời ấy không hề đơn 
giản. Còn y học phương Tây lúc ấu thì sao? Bọn họ bị tôn giáo đè nén áp bức, trải qua hơn một 
ngàn năm trong bóng tối, y học châu Âu phải mãi đến thời kỳ Phục hưng thế kỷ mười lăm, mười 
sáu mới bắt đầu phục hồi và phát triển." 


Trang 580/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đến giờ Trác Mộc Cường Ba mới bắt đầu nghiêm túc để ú. Gã nhìn chằm chằm vào hai cái gọi 
là dao phẫu thuật trên màn hình. Gã không hẻ biết Tây Tạng thời xưa rốt cuộc có kỹ thuật chữa 
bệnh gì, nhưng hai con dao này quả thực là rất giống nhau. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân ở bên 
cạnh chậm rãi nói tiếp: "Thực ra, chúng ta còn có thể tìm thấu một số đầu mối trong truyện thần 
thoại nữa. Thần tích của vị thần vĩ đại này được lưu lại trong rất nhiều phiên bản truyện thần 
thoại khác nhau, mà phổ biến nhất là sự tích thản Viracocha có thể thao túng ngọn lửa. Ngài 
gần như có thể triệu ra ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, cậu xem đi, ở đâu có một câu 
chuyện thần thoại kể thế này..." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn tư liệu giáo sư Phương Tân vừa cho hiện lên màn hình máy tính, đâu 
là một bản ghi chép của người Tây Ban Nha, bên cạnh có bản dịch: "Một hôm, ngài đến một 
ngôi làng nhỏ tên là Kacha ở vùng anashu... Những người sống quanh đó chống đối ngài, đồng 
thời uy hiếp sẽ dùng đá đập chết. Bọn họ thấy ngài quò xuống, giơ hai tay lên trời, dường như 
đang cầu xin đấng Cao xanh cứu mình thoát khỏi hiểm nguy. Người Anh điêng kể rằng, đúng 
vào lúc ấy, họ trông thấy một quầng lửa từ trên trời giáng xuống, vây xung quanh họ. Tất thảu 
đều sợ run bắn, chạy đến trước mặt người họ vừa muốn giết hại, cầu xin được khoan dung tha 
thứ... Ngài liền ra lệnh một tiếng, lửa trời lập tức tắt ngúm.” 


Giáo sư Phương Tân ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba: "Có rất nhiều miêu tả tương tự như 
vậy ở các phiên bản khác nhau. Có thể nói vị thần vĩ đại nàu điều khiển ngọn lửa vô cùng tài 
tình. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, chúng ta không tin là có thần linh, nếu nói đó 
không phải là thần tích, vậy thì có thể là gì chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nghiêng nghiêng đầu, phải nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra, kinh ngạc kêu 
lên: “Thuốc súng, thuốc súng! " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: “Đúng vậy, phải biết là, đến thế kủ mười hai, mười ba, kỹ thuật 
chế tạo thuốc súng mới được người Á rập truyền bá đến phương Tây, khi vị thần vĩ đại kia đặt 
chân lên đại lục châu Mỹ, người phương Tây còn chưa biết thuốc súng là cái gì nữa cơ. Mà lúc ấu 
kỹ thuật chế thuốc súng đã được Văn Thành công chúa truyền đến Tây Tạng hơn một trăm năm 
rồi, hoàn toàn có thể được cải tiến mà biến thành kỳ tích trong tay vị thần kia. Ngoài ra còn một 
số chứng tích thần thoại khác nữa. Chẳng hạn, người Inca khăng khăng nói rằng, vị thần vĩ đại 
đã dạy họ viết chữ, chỉ là sau này quên đi mất thôi, tổ tiên của họ cũng từng viết chữ lên lá câu 
và vỏ câu, nhưng kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của Mava, toàn bộ đều bị giáo sĩ 
Tây Ban Nha cho một mồi lửa đốt sạch sẽ. Khi ấy ở phương Tây dùng phương thức viết chữ lên 
cuộn da dê, còn loại phương thức giản tiện viết lên vỏ cây là cây này mặc dù không phải khởi 
nguồn từ Tâu Tạng, nhưng lúc ấu đang rất thịnh hành ở Tây Tạng chúng ta." 


Trác Mộc Cường Ba lại thêm một phen kinh ngạc nữa: "Bối diệp kinh! ” Đó là phương thức sao 
chép từ Ấn Độ truyền qua, kinh văn được chép lên lá cây và vỏ câu. Phương thức nàu được một 
số tôn giáo bảo tồn, vẫn còn sử dụng mãi đến tận thế kỷ mười sáu, thậm chí là đến ngày nay ở 
một số nơi. 


"Còn nữa, từ phương thức sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta cũng có thể nhận ra mối 
quan hệ giữa họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc cậu cũng chưa quên lễ tế và những chỉ tiết trong 
cung cách sinh hoạt của người Kukuer đúng không. Thực tế là, hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ 
đều sùng bái linh vật, đều thờ cúng những tảng đá màu trắng..." Trác Mộc Cường Ba đương 


Trang 581/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiên không thể nào quên được, những ngày sống ở làng của người Kukuer là những ngày gã 
nhớ rõ nhất. 


"Phải rồi, còn cái kia nữa, giáo sư, cho Cường Ba thiếu gia xem đi." Nhạc Dương sực nhớ ra điều 
gì đó, liền kêu lên. Nhìn Trác Mộc Cường Ba đang ngẩn người ra, anh chàng và Đường Mẫn 
cùng mỉm cười, dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó rất đặc biệt. Chỉ thấu giáo sư Phương Tân 
click chuột một cái, trên màn hình máy tính liền xuất hiện một bức họa vẽ hình chiến sĩ Anh 
điêng, đầu cắm lông chim ưng, mặc tô đỏ thẫm, chỉ có điều phục sức không giống người Anh 
điêng lắm, trước ngực đeo vòng cổ bằng lam ngọc, tau cầm một thứ vũ khí kỳ dị, bên dưới dường 
như có ngựa, nhưng đã bị hỏng mất, hơn nữa ngoài diềểm bức họa này đen kịt, như có dấu vết bị 
đốt cháu vậu. 


"Cường Ba thiếu gia. Cậu nghĩ bức bích họa này ở đâu ra vậy? ” Dường như muốn đánh đố Trác 
Mộc Cường Ba, Nhạc Dương không đợi giáo sư Phương Tân lên tiếng, đã nhanh nhảu hỏi trước. 


"Đây... đâu không phải người Anh điêng sao? ” Trác Mộc Cường Ba đáp, dù sao thì gã cũng 
trông thấy nhiều lần trên tivi rồi. 


"Ha ha." Dường như biết Trác Mộc Cường Ba sẽ trả lời sai, Nhạc Dương cười cười nói, "Quả 
nhiên đúng như tôi nghĩ. " 


Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh mỉm cười: "Đây là bích họa trong Bố Đạt La cung." 
"Bố... Bố, Bố Đạt La cung! " Trác Mộc Cường Ba đờ người ra. 


"Cậu cũng biết Bố Đạt La cung từng bị ngọn lửa chiến tranh hủy hoại hai lần, bức bích họa nàu 
chính là đào lên được trong đống hoang phế khi trùng tu Bố Đạt La cung lần thứ hai. Bức vẽ 
này, là chiến binh Thổ Phồn cổ đại." Nhìn Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn đờ đẫn, giáo sư 
Phương Tân lại bổ sung, "tấm ảnh này do tổ chuyên gia cung cấp, tuyệt đối có thể tin tưởng 
được. Hơn nữa trong các sách sử cũng viết rất rõ ràng rồi, chiến binh Thổ Phỏn cổ đại thích 
dùng màu đỏ sẫm bôi mặt, thích cắm lông chim ưng lên đầu để tỏ uụ võ, đây mới là dáng vẻ 
nguyên bản của họ. Khi Văn Thành công chúa vào đất Tạng còn bị dáng vẻ này của họ dọa cho 
khóc toáng lên. Đường thư viết là công chúa không thích, làm Tán thổ phải ra lệnh thay đổi; về 
sau khi trùng tu Bố Đạt La cung, chiến sĩ Thổ Phồn trên bích họa đều mặc áo giáp, lông chim 
cũng cắm trên mũ giáp, nhìn bề ngoài trông như binh sĩ nhà Đường vậy." 


Chiến huy 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra mất cả phút đồng hồ mới tỉnh táo trở lại, vội hỏi ngav: "Đây, 
đâu chính là chiến binh Thổ Phồn, có, có phải Đạo quân Ảnh sáng không? " 


"Ừm, chắc là không phải đâu, Đạo quân Ánh sáng mà lạt ma Á La nói bí ẩn như vậy, chắc là 
không xuất hiện trên những nơi công chúng đều thấy như là bích họa đâu." Giáo sư Phương Tân 
giải thích, rồi nói tiếp, "À, phải rồi, chúng ta bỏ quên đi mất, chính là ở trong lăng tẩm của quốc 
vương dưới địa cung Mava ấy..." Giáo sư vừa nói, vừa cho hiện lên các tư liệu chụp được dưới địa 
cung. Rất nhanh chóng, màn hình dừng lại ở hình ảnh cánh cửa đá hình tam giác. Bức phù điêu 
trên cửa đá kia, là một người dắt con quái thú. Lúc đó không ai chú ý đến, nhưng bây giờ, khi đã 
biết đến thần Viracocha và quái thú ngài dắt theo, biết đến sứ giả vượt đường xa sang tận châu 
Mỹ và chiến ngao của ông ta, tất cả những thứ này, đều đã thành ra khác hắn rồi. 


Trang 582/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vị thần vĩ đại này không hề mặc trang phục ẩn sĩ như tông đồ trong truyền thuyết, mà chỉ khoát 
một chiếc áo choàng rộng thùng thình bên ngoài, không hoàn toàn giống với Tạng bào ngàu 
nay. Ngài có râu rậm, có điều nếu là một người đã vượt qua Thái Bình Dương, hình dong như 
vậu cũng có thể coi là tinh thần quắc thước lắm rồi. Quan trọng nhất chính là, hình người trên 
bức phù điêu này tuyệt đối không giống người Tây Ban Nha miêu tả. Cái gì mà người da trắng 
mũi cao, trán cao, mắt sâu? Nhìn bức họa này, ngài giống với một người Trung Á nhiều hơn. 
Rất hiển nhiên, lúc ấy các nghệ nhân điêu khắc người Maua vẫn chưa làm đạt đến trình độ hoàn 
mỹ, thể hiện cả hình vóc lẫn thần thái. 


Còn một chỉ tiết nữa là quái thú trong tay thần. Đích thực, lúc ấu nó không thu hút được sự chú Ú 
của Trác Mộc Cường Ba, bởi vì quả là nó không giống với chó ngao Tây Tạng cho lắm. Nhìn kỹ 
lại, nó còn giống với kỳ lân trong truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại hoặc sư tử Trung Quốc 
hơn nhiều. Đầu con quái thú nàu hơi vuông, hai mắt lôi hẳn ra ngoài, miệng gần như chiếm đến 
một nửa cái đầu, trong miệng lởm chởm răng nanh sắc nhọn, so sánh ra thì tai và mũi đều 
không rõ ràng lắm. Người thợ thủ công không tạc quái thú có bộ lông dài giống chó ngao Tâu 
Tạng ngày nay, nhưng bộ da lông giống như áo bó sát mình kia lại càng làm nổi đường nét thân 
thể của nó. Phương pháp điêu khắc này khiến người thợ đương nhiên tốn công sức nhiều hơn. 
Tất cả, những cơ thịt chắc nịch như trâu bò, đường cong ưu mỹ như báo săn, đều được thể hiện 
kỹ càng vô kể. Con quái thú đứng bên cạnh, cao chừng ngang hông người, nói bốn chân như 
chân sư tử thật không sai chút nào, dưới bàn tau gọt giũa khéo léo của người thợ, trông có cảm 
giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể đằng vân giá vũ vút lên trời vậu. Trác Mộc Cường Ba 
không sao kiểm chế nổi cho ngón tay khỏi run lên bần bật, đây chính là chiến ngao hay sao? 
Chiến ngao trong truyền thuyết đó sao? 


Nhạc Dương ngồi bên cạnh cũng bình luận: "Hình khắc này nhìn thế nào cũng không giống 
người da trắng đúng không? Đúng không, giáo sư? " 


Trác Mộc Cường Ba định thần lại, hỏi tiếp: "Còn thời gian, có trùng hợp với thời gian trong lịch 
sử Cổ Cách không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đây cũng chính là việc chúng ta đang phải kiểm chứng. Trong các tư 
liệu chúng ta có được thì tư liệu liên quan đến Cổ Cách là nhiều nhất, vì vậu tôi dự định thời gian 
tới đây, tạm thời gác vấn đề lịch sử di cư và thói quên nuôi chó của bộ tộc Kukuer sang một bên, 
chú trọng nghiên cứu lịch sử Cổ Cách. Xét cho cùng thì Tây Tạng cũng là nơi chúng ta cần tra 
xét. Liên quan đến vị thần này, chúng tôi còn tra được khá nhiều tư liệu nữa, đều hoàn toàn có 
thể đi đến kết luận rằng ngài ấu liên quan đến Tây Tạng hoặc có thể nói là văn minh Trung 
Nguyên, chẳng hạn như cơ quan công trình học, y học, chăn nuôi gia súc, thuật luyện kim. Tư 
liệu đều ở đâu, cậu có thể tự xem lấy cũng được." 


Màn hình máy tính bắt đầu ùn ùn xuất hiện các loại bút tích và văn bản chép tay. Mỗi đoạn chép 
tau đều là những mầu thần thoại Inca khác nhau... 


“Tai họa khủng khiếp tựa đại hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất, vằng dương biến mất, thế giới 
chìm vào bóng đêm. Đất trời đại loạn, con người sống giữa hỗn mang, ở mình trần như loài dã 
nhân. Ngoài các hang núi, bọn họ không còn bất cứ chốn nào dung thân. Hàng ngày họ bò ra 
khỏi hang động, tản đi khắp vùng núi rừng tìm kiếm thức ăn. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một 
người từ phương Nam xuất hiện, thân hình cao lớn, trang trọng mà uụ nghiêm, pháp lực vô 
cùng, có thể biến nứi non thành sông suối, giữa sông suối dựng núi dựng non... 


Trang 583/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Viracocha thay đổi tất cả. Ngài khai sáng ra một thời đại hoàng kim kéo dài bền vững để con 
cháu đời đời mãi ghi ơn. Không chỉ có vậy, tất cả truyền thuyết đều nhất trí cho rằng, ngài mang 
trái tim trách trời thương dân mà thực hiện sứ mệnh truyền bá văn minh của mình, trừ khi gặp 
phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, bằng không ngài tuyệt đối không dùng đến võ lực. Ngài dẫn dắt 
từng bước, dốc sức thực hiện, truyền thụ tri thức và kỹ năng cho trăm họ, cho họ một cuộc sống 
văn minh giàu có. Đặc biệt không thể nào quên là ngài đã mang đến cho Peru các kỹ năng trị 
bệnh, thuật luyện kim, canh nông, chăn nuôi gia súc, văn tự (người Inca nói thần Viracocha từng 
dạy họ, nhưng đời sau đã quên mất). Ngài còn dạy cho bọn họ nguyên lý kiến trúc và công 
trình... 


"Người này đi từ Nam đến Bắc, dọc đường không ngừng sáng tạo ra các kỳ tích, sau nàu không 
còn ai nhìn thấy ngài nữa. Dấu chân ngài để lại rất nhiều nơi. Ngài dạu mọi người phải sống ra 
sao, lời ngài nói lúc nào cũng tràn trề tình yêu và thiện chí. Ngài khuyên bảo con người phải yêu 
thương lẫn nhau, chứ không được tàn hại lẫn nhau, đối với vạn vật treen thế gian đều phải từ bi 
bác ái. Người ở khắp mọi nơi đều gọi ngài là Viracocha... 


"Ngài là nhà khoa học, là kiến trúc sư có kỹ thuật cao siêu, là nhà điêu khắc, là công trình sư. 
Ngài khai hóa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi, tu bổ các con đê để giữ vững ruộng đồng; ngài 
đào kênh đào mương dẫn nước tưới đồng... đồng thời ngài cũng là thầy giáo và thầy lang, ngài là 
cứu tinh của trăm dân trong cơn hoạn nạn. Tương truyền, ngài chỉ cần dùng cỏ và lá câu cũng 
chữa được tất cả bệnh tật, ngài dùng một thứ công cụ kỳ quái làm cho người mù thấy lại ánh 
sáng... 


Vô số những câu chuyện thần thoại ấy đã vẽ nên trong tâm trí Trác Mộc Cường Ba một nhân 
vật hết sức rõ ràng mới mẻ. Ngài đến từ biển lớn, được gọi là Bọt sóng của biển khơi, cuối cùng 
ngài lại trở về với biển, không ai biết ngài đã đi đâu. Tất cả thần tích mà ngài thể hiện, dân dân 
đã chuyển biến thành một nền văn minh cổ đại huy hoàng trong tâm hưởng của Trác Mộc 
Cường Ba. Những kỹ thuật văn minh ấy, có thứ bắt nguồn từ Trung Nguyên, có thứ ngọn nguồn 
ở nước Ấn Độ, song chung quụ lại đều gắn với Viracocha. Các dấu tích chứng tỏ một điều rằng, 
sứ giả đến từ một nền văn minh phát triển bậc cao, mang theo những kiến thức khoa học kỹ 
thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ, đủ để khiến người Inca nguyên thủy gọi là thần tích. Mà trong 
giai đoạn ấy, văn minh phương Tây đang trong một mớ hồ đồ lạc hậu, chỉ có phương Đông xa 
xôi thần bí có một vương triều vĩ đại đang đứng trên đỉnh cao phát triển của thế giới, lại tổn tại 
thêm một vương triều khác đủ sức sánh vai với vương triều kia. Hai vương triều lớn ấy dung hợp 
với nhau một cách hoàn mỹ về các mặt văn hóa và kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo ra một vùng 
đất tưởng như chỉ có trong thần thoại, được gọi là... Bạc Ba Lal Song những điều nghi hoặc mà 
vị thân vĩ đại mà thần bí nàu mang đến cho Trác Mộc Cường Ba cũng nhiều y như như thần tích 
của ngài vậy. Ngài đến châu Mỹ vào thời gian nào, biến mất tự bao giờ? Sứ mệnh của ngài là gì? 
Trong mười ba năm ấy ngài đã làm những gì? Sự suy bại của nên văn minh Mava và sự nổi lên 
của văn minh Inca có thật sự liên quan đến ngài hay không? Tại sao ngài lại làm như vậy? Một 
mình ngài bằng cách nào mà làm hết tất cả những điều ấy? Quan trọng nhất chính là, tại sao 
ngài lại mang Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ rồi chôn vùi trong địa cung? Rốt 
cuộc là vì lú do gì? Trác Mộc Cường Ba chìm vào su tư. 


Trong biệt thự ở ngoại ô Philadenphia, tấm giấy vẽ bản đồ của Merkin đã có thêm khá nhiều từ 
tiếng Tạng được dịch ra. Bọn ụ đã xác minh được kiểu chữ này là kiểu chữ "chuỗi hạt" trong 
tiếng Tạng, thoạt nhìn giống như một chuỗi hạt; chuyên gia nói, đây có lẽ là kiểu chữ chuỗi hạt 


Trang 584/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhỏ. Kiểu chữ này giản tiện rất thích hợp để viết tốc kú, sau khi được sáng tạo ra vào cuối thế kủ 
thứ tám, từng một độ rất được các nhà dịch thuật thời đó hoan nghênh. Có điều nó cũng biến 
mất sau sự kiện diệt Phật, đến giờ người hiểu được không còn nhiều nữa. 


Merkin cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cũng coi như đã bóc tách được những nét ấu ra, coi như đã 
giải được mật mã, vì tiếng Tạng là loại văn tự có chữ cái, chỉ cần tìm được các mẫu tự tương ứng 
với từng kú hiệu, việc giải mã sau đó rất dễ dàng rồi. Nhưng lúc này, Merkin đang nhìn các địa 
danh trên tấm giấy vẽ bản đồ mà phát rầu rĩ. Y thở dài nói với Soares: "Văn tự thì không vấn đẻ 
gì, xem ra người vẽ bản đồ không hề có ý giấu giếm, mấu chốt nằm ở các địa danh trên đây kia. 
Dịch ra... chà... sao lại thế được nhỉ, dường như tôi chưa nghe nói đến địa danh nào cả." 


Tấm bản đồ này có thể nói là hết sức tỉ mỉ. Merkin và Soares đã đặc biệt tham khảo qua các 
chuvên gia kú hiệu học và chuyên gia bản đồ. Bọn họ đều nói tấm bản đồ này thể hiện hết sức 
đây đủ trí tuệ của người xưa. Sông ngòi, núi non, thành trấn, đều vẽ hết sức rõ ràng chỉ tiết, lại 
còn có kú hiệu để biểu thị lớn nhỏ: một chấm tròn chắc là đơn vị nhỏ nhất, vòng tròn lớn hơn 
một chút, hình tam giác lại càng lớn nữa, khung vuông là lớn nhất, chữ "vạn" ngược là biểu thị 
thần thánh. Sau những kú hiệu ấy là một hàng địa danh được nối liền với nhau bằng đường chỉ 
mảnh màu đen. 


Ngay từ đầu bọn ụ đã nhận ra đường chỉ đen ở giữa ấu dấn đến một nơi gọi là "đỉnh thần sơn". 
Nguyên nhân Merkin và Soares có thể nhận ra ngay lập tức là bởi một nhánh của sông Nhã Lỗ 
Tạng Bố vươn tới đây, ở đầu nguồn đánh dấu là "nước trên đỉnh núi chảy xuống", đến gần 
đường chỉ đen thì thành "nước chảy ra trong miệng con ngựa tốt”; phía trên bên phải là một nơi 
gọi là "đến chỗ này thì rất vui", xung quanh có mấy ngọn núi tên gọi lần lượt là "Tuyết Lạp Câu 
Tuyết Sơn", "Đại Mẫu Lộc Tuyết sơn" (núi Hươu Cái Lớn), "Mã Diện Điểu Chủy thần sơn" (núi 
Mặt Ngựa Mỏ Chim); phía dưới bên trái là "Núi Nhỏ Đo Âm Thanh", xuống nữa là "Thần Nữ 
Phong”, cái nàu thì Merkin biết, chính là Chomolungma và sông Nhã Lễ Tạng Bố mà Merkin có 
thể xác định nơi này đại khái là vùng phụ cận huyện Định Kết của Trung Quốc ngày nay, nhưng 
đường đánh dấu trên bản đồ cuối cùng chỉ dẫn đến những địa danh khá xa lạ, Merkin nhìn cũng 
đành bó tay không biết phải làm sao. 


Soares lại cho rằng trình độ phiên dịch của Merkin có vấn đề. Nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của 
đồng bọn, y nhắc nhở: "Đừng chỉ chú ý đến những nơi heo hút ấu, trước tiên làm rõ phương vị 
đã, phải rồi, cái ký hiệu ở góc trên cùng bên phải kia, liệu có phải ngụ ý chỉ phương hướng hau 
không? ” 

"Không, không phải, " Merkin khẳng định, "tôi đã hỏi chuyên gia kú hiệu học, họ bảo rằng kú 


hiệu này, cũng giống như logo của Benz, hay BMW thời nay thôi, chỉ là một tiêu chí, một thứ 
logo." Nói thì nói vậu, nhưng y vẫn lục lại trong óc những gì chuyên gia kia giải thích... 


"Ông Merkin, ông cũng biết, lĩnh vực tôi nghiên cứu là kú hiệu học của Tây Âu và châu Mỹ, cho 
nên tôi chỉ có thể dựa theo những gì tìm hiểu được trong lĩnh vực của mình mà đưa ra giải thích 
cho những ký hiệu phương Đông cổ xưa này thôi nhé." 


"Ông là chuyên gia có uụ tín nhất, tôi tin rằng cách giải thích của ông nhất định có sự hợp lý và 
chắc chắn của riêng nó." 


"Chúng ta bắt đầu từ chữ Vạn ngược nàu. Ở phương Tây chúng ta, chữ Vạn tượng trưng cho ánh 
sáng, chính nghĩa và Bạch ma thuật. Bạch ma thuật tức là loại sức mạnh ma pháp mang đến hụ 


Trang 585/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vọng, cứu vớt chúng sinh nhân loại ấy. Biểu tượng đơn giản nhất chính là chữ vạn xuôi theo 
chiều kim đồng hồ. Ý nghĩa thực của nó chính là tuân theo quy luật tự nhiên, chẳng hạn thiên 
nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông, con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Còn chữ Vạn thì 
trái ngược lại, chính là hiện thân của bóng tối, tà ác và Hắc ma thuật, được sáng tạo ra để đi 
ngược lại quy luật của tự nhiên. Hắc ma thuật là sức mạnh ma pháp đại biểu cho sự phá hoại, 
hủy diệt và thôn tính tất cả. Hắc ma thuật với biểu tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ, đi từ 
ánh sáng trụy lạc xuống bóng đêm âm u, từ cốt khô biến thành ông già, từ ông già biến thành 
trẻ nhỏ, rồi lại từ trẻ nhỏ biến thành đứa bé sơ sinh, cuối cùng trở về trạng thái chưa sinh ra trên 
đời trong bụng mẹ. Ấn ý mà người thiết kế muốn gửi gắm vào biểu tượng chính là khát vọng có 
được linh hồn vĩnh sinh bất diệt, đồng thời vĩnh viễn sở hữu cảm tri, vĩnh viễn đi lại trên nhân 
thế, loại trừ tất cả các nhân tố tiêu cực như đau đón, tuổi tác, già yếu, bi thương. Đây là hàm 
nghĩa của kú hiệu chữ Vạn ngược theo phương Tây chúng ta, mục tiêu là tìm kiếm sở hữu sức 
mạnh có thể hủy diệt tất cả bên trong một thân thể mãi mãi trẻ trung mạnh khỏe. Ở phương 
Tây chúng ta, có một số tôn giáo cực đoan thờ phụng chữ Vạn ngược, chính vì theo đuổi ý nghĩa 
tượng trưng mơ hồ của ký hiệu này mà họ tôn Satan lên làm chủ thần, ăn thịt uống máu trẻ sơ 
sinh, giao tạp với các loại mãnh thú, đưa các trinh nữ thuần khiết hoặc người làm công trong 
nhà thờ lên bàn tế. Nhưng để cho kú hiệu nàu gây chấn động khắp năm châu bốn biển, lại là 
một vị nguyên thủ thời Thế chiến II..." 


"Chúng ta nói tiếp về kú hiệu bên trên nhé. Mặc kệ nó là đầu dê, đầu bò hay đầu sói, đúng như 
ông thấy đấy, nó trông có vẻ rất hung ác, thoạt nhìn rất cuồng dại. Mà nếu đây đúng là đầu sói 
thì... đặc tính của sói là gì chứ? Hung tàn - chắc hẳn là từ ngữ đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến rồi 
phải không, chẳng những vẻ bề ngoài hung hăng, mà cả bản tính của chúng cũng hết sức tàn 
bạo, hung hăng càng thêm hung hăng còn gì... Tôi có biết một số dân tộc nguyên thủu Tây Âu 
chọn sói làm vật tổ (totem), những thứ họ dùng totem này truyền dạy lại cho con cháu đời sau 
chẳng gì khác ngoài chiến tranh, cướp đoạt và chém giết. Trên thực tế, thời cổ có rất nhiều 
đảng cướp khiến người ta nghe mà kinh hồn táng đởm, đều sử dụng sói làm biểu tượng cả. Thế 
nhưng, một cái đầu sói, bên dưới thêm một cái ký hiệu chữ Vạn ngược gắn liền thì sao? Suụ 
đoán dựa trên ú nghĩa bể ngoài của ký hiệu, thì đó chính là chỉ... chúa tế hung tàn của bóng 
đêm đen tối, sở hữu sức mạnh hủy diệt, phá hoại, lấn át nuốt chửng tất cả, đồng thời, còn mang 
sức mạnh này lưu lại chốn nhân gian một thời gian dài! " 


"Kha kha, ông Merkin, ông căng thẳng quá rồi đấu, chớ nôn nóng, nghe tôi nói hết đã nào, vừa 
nãy tôi mới nói đến ý nghĩa bên ngoài. Trên thực tế, ký hiệu này còn một tầng nghĩa nữa. Trước 
tiên, hình đầu một loài động vật nào đó trong thời kỳ viễn cổ xa xưa, thường tượng trưng cho 
một dân tộc. Con người thời cổ đại rất yếu ớt, thường khát khao có được sức mạnh lớn hơn, nên 
nhận luôn các loài động vật có sức mạnh làm tổ tiên của mình. Vì thế mới sinh ra các bộ lạc Sói, 
bộ lạc Hổ, thờ phụng vật tổ là đầu sói, đầu hổ. Khi các bộ lạc chinh phạt lẫn nhau, các totem 
cũng theo đó mà pha trộn, làm xuất hiện rất nhiều hình tượng kỳ quái. Tuy nhiên, có một số 
loài động vật bị coi là kẻ thù đáng gờm của con người từ thời viễn cổ, các hình vẽ chúng đến giờ 
vẫn còn được sử dụng. Mà sói, thì chính là một trong số đó, được rồi, tóm lại đầu sói có thể coi 
như biểu tượng của bộ tộc, đó là một. Ngoài ra còn một ú nghĩa nữa, anh xem góc há của cái 
miệng sói này, chắc phải đến hơn bốn mươi lăm độ đúng không? Rõ ràng là người vẽ đã khoa 
trương phóng đại, làm nổi bật vũ khí sắc bén nhất của lũ sói là hàm răng khủng khiếp. Tại sao 
phải làm như vậy chứ? Trong đó dường như có một sức mạnh đe dọa, ý tôi là khiến người ta vừa 
trông thấy đã cảm thấy không rét mà run luôn rồi. Vấn đề chính là ở đây này, người vẽ muốn 
dọa khiếp kẻ nào? Trong hoàn cảnh và điều kiện như thế nào mới nhất định khiến đối phương 


Trang 586/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vừa trông thấu đã cảm thấy khiếp sợ rồi? " 
"Kẻ thù? " 


"Rất chính xác! Trên thực tế, ký hiệu nàu ý nghĩa bên ngoài như tôi vừa nói ban nãu, thoạt nghe 
có vẻ tàn bạo bất nhân, nhưng nếu đem đặt vào một hoàn cảnh khác, lại trở nên rất hợp tình 
hợp lý, ấu chính là trên chiến trường đó! Trên chiến trường, thứ quân đội cần chính là sức mạnh 
nàu, phải làm cho kẻ thù vừa nghe thấy tên họ là đã sợ vỡ mật, vừa thấy bóng họ xuất hiện là 
tim đập chân run. Một đạo quân như vậy, gần như là một đạo quân bất bại rồi còn gì. Thực ra, 
nói là cướp đường hay thổ phỉ cũng vậy, khi chúng tụ tập lại với nhau thành một nhóm và có cả 
thống soái chỉ huy, tức là đã thành ra một đội quân rồi, còn cái kiểu chia thành mười người một 
tiểu đội đi cướp của quân đội, nào có khác gì cướp đường thổ phỉ đâu, hai thứ ấy tuụ hai mà 
một, tuy một mà hai. Khi bộ lạc và thị tộc dẫn dân tiêu vong, nhường chỗ cho một vương quốc 
thống nhất hình thành, những totem tượng trưng cho bộ lạc và thị tộc ấy cũng dần dần có Ú 
nghĩa mới, chuyển sang đại biểu cho một khu vực nào đó, hoặc một cánh quân nào đó. Bây giờ 
chúng quay lại với kú hiệu này, sẽ thấu rất dễ hiểu là nó giống như gia huy mà các gia tộc hiển 
hách thời Trung cổ ở châu Âu chúng ta sử dụng vậu. Động vật tượng trưng cho tinh thần và tính 
cách của gia tộc, còn ký hiệu mang Úú nghĩa tôn giáo thì tượng trưng cho mức độ tín ngưỡng và 
cống hiến của gia tộc đối với tôn giáo. Có gia tộc còn lấy địa danh và đặc sản của địa phương ấu 
làm biểu tượng gia huy. Vì vậy, tôi chắc đến tám mươi phần trăm rằng, đây là kú hiệu của một 
gia tộc hoặc đội quân nào đó ở phương Đông cổ đại, trong đó khả năng là của đội quân chiếm 
đến bảy mươi phần trăm. " 


"Có... có khả năng là kú hiệu của giáo phái nào đó không? ” 


"Khả năng này hả? Ừm, theo tôi, bản thân ký hiệu nàu đã tà ác như thế, chỉ có ở trên chiến 
trường nó mới phát huy được toàn bộ tác dụng. Còn về việc sử dụng các hình tượng tà ác làm 
huy hiệu biểu tượng cho giáo phái là chuyện của sau này, khi đời sống tinh thần của một số 
người bị hủ hóa trụu lạc với mức cực độ thì mới xuất hiện. Ít nhất là theo như những gì tôi biết, 
gần như tất cả các tôn giáo thời cổ đại đều hướng thiện, bất kể thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn 
tanh mùi máu thế nào chăng nữa, nhưng bản ý của họ, lại không giống như những gì người hiện 
đại vẫn tưởng tượng đâu. Nói đi cũng phải nói lại, nếu đây là huy hiệu của một đội quân, vậy thì 
chắc hẳn đội quân ấu cũng từng có một độ huy hoàng chói lọi rồi, chiến huy này, rất đáng sợ 
đấy." 


“Tại sao vậu? " 


"Nếu ông tin vào sức mạnh siêu tự nhiên ắt sẽ không thấy kỳ quái gì nữa. Hitler năm ấu, chính là 
một kẻ cuống tín vào sức mạnh siêu tự nhiên, huy hiệu của đảng Nazi chính là được chọn ra từ 
các loại kú hiệu tôn giáo cổ xưa, và được coi là chiến huy có sức mạnh lớn nhất. Trên thực tế, 
chắc ông cũng biết, lúc chiến tranh mới bắt đầu quân Đức có thực lực đáng sợ có thể quét sạch 
bách mọi lực lượng cản đường. Vì vậy mới nói, nếu ký hiệu này từng xuất hiện trên chiến 
trường, vậy thì, đội quân tụ tập bên dưới lá cờ ấu, chắc hẳn là một đội quân bất bại! Trên thực 
tế, nếu nói theo quan điểm của tâm lú học hiện đại, ý nghĩa tượng trưng và đặc tính dân tộc của 
đất nước ấy, một ký hiệu tốt cho quốc kù, thậm chí còn có thể thay đổi vả vận mệnh dân tộc 
theo cách nào đó. Đây, cũng chính là ý nghĩa tồn tại của bộ môn kú hiệu học chúng tôi đó." 


Trang 587/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chú Thích 


1. Hay còn gọi là Thánh Nathanael, một trong 12 tông đồ của Jesus. 


Trang 588/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 14 - Tây Tạng - Vặc Thoát: Vùng Đất Bí 
(Vật Cuối Củng 


Ở dải đất sâu trong trung tâm, nguy hiểm nhất đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, chính là 
đoạn sông dài gần trăm câu số từ Bạch Mã Cầu Hùng đi xuống. Khe núi sâu thẳm u tối, nước 
chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấy, 
nên nơi này gọi là "vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại". Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ 
kia, bọn Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đến chính nơi đó thử vận mau. 


Bí mật lịch sử Cổ Cách 


Lại thêm ba tuần nữa trôi qua, Ba Tang sau khi điều trị hồi phục và xuất viện ở Colombia đã liên 
lạc với Lữ Cánh Nam, chẳng mấy hôm đã thông qua bộ Ngoại giao trở về Trung Quốc. Mọi 
người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Mặc dù chuyên băng rừng nguyên sinh nàu có thể xem như là 
một thất bại lớn, song dù sao các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không ai hụ 
sinh vì nhiệm vụ cả. Trải qua sự việc nơi rừng hoang núi thắm lần này, quan hệ giữa Ba Tang và 
các thành viên khác trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn. 
Chỉ có Trác Mộc Cường Ba là có vẻ khó xử rõ rệt. Những lời của Lữ Cánh Nam, giống như mũi 
dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực gã, "Chúng tôi nghi ngờ, trong các anh có một kẻ mật báo tin 
tức ra ngoài." Sau khi nghe được điều này, trong lòng Trác Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp 
hạng mức độ tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân gã cho rằng mình sẽ xếp 
Đường Mẫn đứng đầu tiên, nhưng khi xếp như thế rồi gã mới nhận ra, dù thế nào, vị trí đầu tiên 
vẫn nhất định thuộc về thầu giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Mẫn Mẫn chỉ có thể xếp thứ hai. 
Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội, bản thân gã cũng hết sức tín nhiệm hai 
người này. Chỉ có mình anh chàng Ba Tang này là đáng nghi nhất. Một khi đã nghi ngờ người 
nào đó, Trác Mộc Cường Ba sẽ không thể nào rặn ra được một nụ cười giả vờ thiện chí với kẻ 
ấy được nữa. Khi bắt tay với Ba Tang, ánh mắt gã lộ rõ vẻ hoài nghi. Gã miễn cưỡng gượng cười 
nói: "Tôi biết là anh không dễ dàng hụ sinh như vậy được mà." 


Ba Tang cũng nói: "Không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước." 


Theo lời kể của Ba Tang, anh ta bị cơn lũ cuốn về phía Bắc, vì đụng phải cây lớn bị thương nên 
mất hết tri giác, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bệnh viện hơn một tháng trời. Bệnh án và một 
loạt bản báo cáo về anh ta cũng được Bộ Ngoại giao chuyển hết đến tau Lữ Cánh Nam. Những 
Trác Mộc Cường Ba lại phát hiện ra một điều, chính là da Ba Tang đã đen sạm ởi, trên người 
dường như còn mang theo vị mằn mặn ẩm ướt của gió biển, nhanh nhác mùi của một loại nước 
hoa cao cấp nào đó. Nói là nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn 1 tháng, chỉ bằng bảo đi du lịch đâu 
đó hơn một tháng thì giống hơn. Nếu suy đoán của gã mà chính xác, vậy thì kinh phí đi du lịch 
của Ba Tang lấy từ đâu ra? 


Nhìn hai người Trương Lập, Nhạc Dương tíu tít kể cho Ba Tang những chuyện xảy ra sau khi họ 
lạc nhau, Trác Mộc Cường Ba không muốn tiến đến quá gần, chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán câu. 
Giáo sư Phương Tân nhận ra vẻ lo âu của gã, bèn hỏi: "Cậu nghi ngờ Ba Tang? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi không biết, nếu trong chúng ta thật sự có một người đáng nghi 


Trang 589/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngờ, thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi. Song tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi có nên vô duyên vô 
cớ đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên giải: "Đường dài mới hay sức ngựa, ngày lâu mới thấu 
lòng người, hà tất phải dồn tâm trí nghi ngờ ai làm gì? Nếu thực làm chuyện trái với lương tâm, 
sớm muộn gì anh ta cũng phải lộ ra thôi. Hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ, bọn 
họ, chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi hay sao? " Trác Mộc Cường Ba hiểu được, "bọn họ" 
mà giáo sư Phương Tân nhắc đến chính là chỉ ba người đến sau, bao gồm Lữ Cánh Nam, Ngải 
Lực Khắc và lạt ma Á La. Không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào khác hay sao? Gã lắc 
đầu, chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cả một nhóm người thành ra nghi ngờ 
lẫn nhau thế này, rốt cuộc là đúng hay sai đây? 


Trác Mộc Cường Ba cố gạt những ý nghĩ khiến người ta phải đau đầu ấu ra khỏi tâm trí, chuyển 
sang chủ đề khác: "Phải rồi, thầu giáo, có phát hiện gì mới về giai đoạn lịch sử ấu của vương 
triểêu Cổ Cách chưa? " 


Theo những tư liệu điều tra được, lịch sử Cổ Cách đại khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng. Giáo 
sư Phương Tân từng buông lời cảm thán thế này: "Cổ Cách đúng là một vương triếu sinh ra vì 
Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt vong.” 


Cổ Cách vương là hậu duệ trực hệ của vị Tạng vương đã ra lệnh diệt Phật giáo Lãng Đạt Mã. 
Tạng vương Lãng Đạt Mã diệt Phật chỉ mới hai năm, đã bị La Long Bối Cát Đa Kiệt của Phật 
giáo giết chết. Sau sự kiện ấu, triều đình Thổ Phồn bắt đầu phân hóa. Duy Tùng là con côi do 
thứ phi của Lãng Đạt Mã sinh ra, được gia tộc Vĩ thị ủng hộ tôn làm Tán thổ. Còn chính phi 
cũng không cam chịu để mất quyên lớn trong tau. Tương truyền bà ta đã lén lút mua về một đứa 
trẻ sơ sinh, rồi cũng lập đứa con mua về này làm Tán thổ, gọi là Vân Đơn. Kể từ đó trở đi, 
vương triều Thổ Phồn xuất hiện hai vị Tán thổ cùng một lúc, chia thành hai phái đều tự nhận 
Tán thổ của mình lập nên mới là Tán thổ thực sự, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chiến tranh vì 
thế bùng nổ và không ngừng lan rộng, nên giai đoạn này người đời sau gọi là Loạn ngũ như. 


Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm liền khiến trăm họ lầm than, khổ sở không sao tả xiết, 
cuối cùng đã vùng lên dưới sự lãnh đạo của các quú tộc và một số quân sĩ. Cả hai vị tán thổ, một 
người bỏ trốn, một người bị giết. Phụ thân của Cổ Cách vương đời thứ nhất, chính là cháu nội 
của vị Tán thổ Duy Tùng kia, gọi là Cát Đức Ni Mã Cổn, chạy đến vùng A Lú, thông hôn với tù 
trưởng địa phương, sinh được ba người con là Bối Cát Nhật Ba Cổn, Trát Tâu Cổn và Đức Tổ 
Cổn, lần lượt chiếm cứ Mang Vực (Ladakh 1 ngày nay), Bố Nhượng (khu vực huyện Phổ Lan) và 
Tang Cát Nhĩ (phía Nam Ladakh. Ba người con này được xưng là "Thượng Bộ tam Cổn”, 
"Thượng Bộ" ú chỉ vùng A Lý, vì là thổ vương của một vùng nhỏ, nên gọi là Cổn, Cổn có nghĩa 
là Đấng cứu thế. 


Trong các pho Tạng sử chính thức mà họ tra cứu, gần như đều nói Cổ Cách vương đầu tiên là 
Trát Tâu Cổn, nhưng trong tư liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp lại có phần dã sử và ghi chép 
trong dân gian trực tiếp gọi Cát Đức Ni Mã Cổn là Cổ Cách vương đời thứ nhất, vì ông ta đã kế 
thừa gia nghiệp của vị tù trưởng kia, Cổ Cách cũng nằm trong lãnh địa trị vì ấu. Chỉ có điều nếu 
như vậu, vị quốc vương nghênh tiếp sứ giả kia phải tính từ Cát Đức Ni Mã Cổn hay tính từ Đức 
Tổ Cổn, trước mắt bọn họ vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận, khoảng thời gian chênh lệch 
đó ước cũng phải khoảng chừng ba bốn chục năm 2. 


Trang 590/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trước mắt chúng tôi tạm thời nghiêng về giả thiết cho rằng vị Quốc 
vương nghênh đón sứ giả kia là Cổ Cách vương đời thứ hai Tùng Ngang, bởi vị Quốc vương nàu 
có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp hoằng dương Tạng truyền Phật giáo. Tương 
truyền trong khoảng thời gian từ năm 975 đến 981 sau Công nguyên, ông ta đã phái hai mươi 
mốt thanh niên bao gồm cả Đại dịch sư Thiết Tang Bố sang Thiên Trúc học Phật (cũng có tài 
liệu nói là hai mươi bảy người). Hành trình của họ gian khổ khó khăn không bút nào tả xiết, cuối 
cùng chỉ có hai người sống sót trở về, nghe nói chính là Đại dịch sư và Tiểu dịch sư sau nàu. 
Hơn nữa, không lâu sau khi phái đi các thanh niên cầu Phật, vị Quốc vương này thoái vị nhường 
ngôi, quy ụ Phật pháp, về sau xây chùa Thác Lâm, đến những năm cuối đời còn gom góp tiền 
của đích thân đi mời A Để Hiệp đại sư, nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối 
cùng thì chết giữa đường. Thằng nhóc Nhạc Dương kia suy đoán, vị Cổ Cách vương này nhiệt 
tâm với Phật giáo như vậy, quá nửa là do nhìn thấy thần tích mà vị sứ giả kia mang tới, song có 
điều là, trước khi nhìn thấy Cổ Cách kim thư, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Nói tới đây, 
giáo sư Phương Tân không nén nổi mà gượng cười lắc lắc đầu, "Lịch sử của Cổ Cách, quả thực 
là... cậu có biết không, chỉ riêng chuyện cuối cùng vị Cổ Cách vương ấy Tây du cầu Phật bị bắt 
cóc, chúng tôi đã tra ra bảy phiên bản khác nhau, địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài, quá 
trình sự kiện xảy ra, số tiền chuộc đều khác nhau, thực sự là không thể nào phán đoán xem 
phiên bản nào mới là sự thực đã xảy ra trong lịch sử cả. 


Nhìn vẻ mặt chua chát của giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đây là một vấn đẻ 
rất lớn khác mà bọn họ gặp phải khi tra cứu lịch sử của vương triều Cổ Cách. Vương triểu này 
tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm, song lại nằm ở miền biên viễn xa xôi. Ngoại trừ các văn 
bản lịch sử của bản thân nó ra, toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin vụn vặt. Đến 
cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng vương thống kú cũng chỉ ghi chép có chín đời Cổ 
Cách vương, từ sau đó trở đi là không rõ, bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về 
thời gian trong lịch sử. Mà vương triều Cổ Cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt. Bản thân sự 
biến mất của nó có thể nói đến nay vẫn còn là một câu đó. Mãi đến thế kỷ mười chín, trước khi 
các nhà thám hiểm nước ngoài bắt đầu tiến vào vùng đất hoang vu không người sinh sống nàu, 
mọi người gần như đã hoàn toàn quên lãng rằng từng có một vương triều như vậy trong lịch sử. 


Giáo sư Phương Tân thở dài nói: "Lịch sử Cổ Cách và nền văn minh Mava không ngờ lại giống 
nhau đến kinh người. Cả hai vương triều này đều đột nhiên gặp phải đại họa khi đang trong thời 
kỳ phát triển rực rỡ huụ hoàng nhất. Chính vì biến cố bất ngờ mà tất cả đều được bảo tồn, đều 
được lưu giữ lại. Mấy thế kở sau đó, nhân loại dường như không biết đến sự tồn tại của chúng, 
kiến trúc và đường phố của chúng không bị hoạt động của con người phá hoại, văn tự và tôn 
giáo không bị sửa sang, phong cách nghệ thuật và bích họa không bị bóp méo, thậm chí hiện 
trường lúc gặp phải tai họa hủy diệt của chúng cũng được bảo tồn nữa kia." 


Trong đầu Trác Mộc Cường Ba lúc này, tự nhiên lại nghe thấu tiếng Babatou ngâm nga bài sử 
ca: "Một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của thánh miếu, vô số tai họa sẽ như cơn 
mưa đá đáng sợ liên hồi kéo đến giáng xuống tất cả mọi nơi, tòa thành sẽ biến thành nơi hoang 
phế chết chóc, một hoang mạc không người. " 


Trong biệt thự của Merkin, giữa chiếc bàn vứt bừa bãi ngồn ngộn giấy bút, hai đầu bàn chồng 
chất sách vở thành hai bức tường. Merkin vùi đầu vào giữa hai bức tường ấy, gần như bò toài ra 
trên tấm bản đồ, giơ kính lúp lên soi từng đường chỉ mảnh trên đó. Đôi mắt của y nhìn tựa hồ 
như thuộc về một loài dã thú đói khát nào đó chứ không phải của con người nữa. Soares thì ngồi 


Trang 591/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ôm một cuốn từ điển khổng lồ, dài tới ba mươi centimet, dài rộng sáu mươi centimet, chúi mũi 
lật lật giở giở. 


Những nét đen mảnh trên bản đồ cuối cùng dẫn đến ba nơi khác nhau, dường như ú của người 
vẽ tấm bản đồ này là muốn người ta đến ba nơi ấu kiếm ba thứ gì đó. Đầu tiên là một viên bảo 
thạch sáng lấp lánh, phần chú thích bằng tiếng Tạng dịch ra nghĩa là: "Màu đỏ, mở ra món lễ vật 
tán dương sự sống"; món thứ hai là một cuốn sách dày cộp, bên cạnh có chú thích: "Lự lẽ huyền 
ảo đều ở trong đây"; còn một món nữa đã bị xóa nhòa đi mất, có lẽ để chứng tỏ không cần 
thiết, nhưng lờ mờ có thể nhận ra những nét chữ mơ hồ dịch nghĩ là: "Bảo khí, cuối cùng". 
Ngoài ra, trên bản đồ còn có vô số mũi tên, trỏ đi trỏ lại giữa ba nơi này, dựa vào những vết xóa 
có thể nhận ra, người vẽ vốn hụ vọng ai có được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên, nhưng sau 
tính toán thế nào lại xóa mờ thứ ở giữa và đầu mũi tên đi, ý nói không cần phải đến nơi ấy nữa. 
Mới đầu bọn y còn nghi ngờ không hiểu có ai đã đụng tau đụng chân vào tấm bản đồ này hay 
chưa, nhưng sau khi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và 
các dấu hằn được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét khác, hơn nữa thủ pháp và 
phong cách là của cùng một người, vì vậu chỉ có thể phán đoán là chính người vẽ bản đồ đã thay 
đổi ú kiến mà thôi. 


Bọn y nhận ra được đường chỉ thứ hai dẫn đến một nơi gọi là "đóa hoa". Địa danh ở khu vực 
phía trên dịch nghĩa là "sáu ngọn núi”, bên dưới "sáu ngọn núi” là "đại đài địa" và một địa danh 
được dịch thành "tổ tiên", bên phải là "bảo tọa mặt trời", kế đó là hai nơi có tên phát âm thành 
"liangbu", "tabu”, ba nơi này ở sát cạnh nhau. 


“Tìm thấy rồi, là ở đây, vùng đất hoa sen nở rộ, chính là Mặc Thoát chứ còn đâu nữa, hại tôi tốn 
bao nhiêu thời gian tìm kiếm..." Merkin hưng phấn kêu lên. 


Soares bỏ chiếc kính xuống, ngả người dựa vào sofa, hé miệng thở hắt ra "phì" một tiếng. Mấu 
tháng vừa rồi, bọn ụ gần như đã hoàn thành được cả một đại công trình. Các địa danh được chú 
thích trên bản đồ toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước, có rất nhiều tên từ thời 
Thổ Phỏn vương triều hoặc thậm chí là trước đó, thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với Tạng 
văn ngày nay, bọn y phải dò từng con sông, từng ngọn núi một. Hơn thế, Merkin không tin 
tưởng vào người khác, tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn vy tự thực hiện. Tuụ 
nhiên cũng rất may là, tấm bản đồ này dường như được chuẩn bị cho người không thể tìm được 
đường, người vẽ ra nó đã chú thích rất tường tận từng địa danh, tên núi, tên sông, chỉ còn mỗi 
ba nơi cuối cùng kia là đều vẽ ra một ký hiệu Ung Trọng trông như vòng xoáy, dịch ra tiếng hiện 
đại thì không phải Bạc Ba La, mà là... cái rốn! 


Sau khi khôi phục thể lực chừng một tháng, Lữ Cánh Nam đem những điều tâm đắc mọi người 
viết ra để tổng kết một cách tường tận, đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện có tính định 
hướng. Lại một tháng nữa trôi qua, Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, tay cầm một vật bằng gỗ 
gần giống như cục rubik, nói với các học viên: "Kể từ hôm nay, mọi người sẽ học môn cuối 
cùng, và cũng là môn nguụ hiểm nhất - cơ quan học! " 


Các học viên đều lộ ra vẻ hoan hỉ mừng rỡ. Trác Mộc Cường Ba rõ là có nhu cầu bức thiết 
muốn biết các tri thức liên quan tới cơ quan học, nhưng người hưng phấn nhất thì phải là 
Trương Lập. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ 
bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cạm bẫy đơn giản rồi. 


Trang 592/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Thử cho tôi biết xem, mọi người hiểu thế nào về `cơ quan? " Lữ Cánh Nam bình thản nói. 


Ấy m1 s1 


"Cạm bẫy", "vũ khí giết người”, 
nhiều đáp án khác nhau. 


vũ khí có thể tự động giết người", bên dưới lập tức vang lên 


Lữ Cánh Nam lại nói: "Thứ gọi là cơ quan, hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cạm bẫu giết 
người, vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng, mà chỉ là tất cả các thứ có kết cấu 
bằng lẫy chốt, lớn thì như mộng, như chốt, rường xà cột kèo trong các công trình kiến trúc, nhỏ 
thì là một ổ khóa sắt, còng sắt, tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả. Trong số mọi người ở 
đâu, ngoài lạt ma Á La và chú Mao Lạp ra, những người còn lại e rằng đều rất lạ lẫm với môn 
học này. Nếu muốn tỉnh thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành được 
hết các hạng mục, vì vậy, thứ chúng ta cần học, chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, 
đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi, cũng chính là tránh cạm bẫy giết người, phát 
hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói tới. Chỉ riêng khoản này, cũng đủ cho mọi 
người học hết hơn nửa năm rồi đấy." Đến đây, cô giơ tay lên nói: "Đây chính là một cơ quan, 
mỗi người một chiếc, tự lên lấy xuống đi. " 


Mỗi người bước lên nhặt một khối lập phương bằng gỗ, rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Trác 
Mộc Cường Ba cẩm khối gỗ trên tay, phát hiện ra hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ 
bề ngang, chiều dàu đều một centimet, chiều dài mười centimet ghép lại mà thành, đan xen 
chằng chịt, bên ngoài trơn nhẫn tựa như là một khối chỉnh thể, rất khó tách rời. Xoay xoay vặn 
vặn một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lẫu chốt gì bên trong, gã nhủ thầm trong bụng: "Cái 
này thì là cơ quan gì chứ? Có phải định bịp người ta không đây? ” 


Lữ Cánh Nam nói: "Thứ mọi người đang cầm trong tay lúc này, chính là cơ quan nguyên thủy 
nhất, và cũng đơn giản nhất, gọi là khóa gỗ, ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí 
tuệ đều có bán, hai nhân dân tệ một cái. " 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Quả nhiên là gạt người. " 


Lữ Cánh Nam lại mỉm cười nói tiếp: "Mọi người đừng coi thường thứ này không có gì đặc biệt, 
thực ra bên trong nó là kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều 
giống hệt nhau cả, kỳ thực chỉ có mặt ngoài mọi người mới nhìn thấy giống nhau thôi, còn bên 
trong thì hết sức chằng chịt phức tạp, có hình móc, có hình vòng, có khối gồ lên ở giữa, có khối 
hõm vào. Tổng cộng có sáu mươi tư khối gỗ nhỏ, có thể tách rời hắn ra, bây giờ mọi người bắt 
đầu chia tách chúng ra đi, xem thử khả năng thiên phú về cơ quan học của từng người đến đâu. " 


Tất cả học viên đều bắt đầu tách khóa gỗ. Trác Mộc Cường Ba lần mò một lúc, ngoảnh đầu 
nhìn về phía giáo sư Phương Tân, thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra 
một đoạn, lập tức được gợi ú, vội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương, nhưng đã ấn cả sáu 
mặt rồi cũng không thấy khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. Mười phút trôi qua, Trác 
Mộc Cường Ba mặt đẫm mồ hôi, Nhạc Dương và Trương Lập thì chúi đầu vào một chỗ rì rẫầm 
bàn tán, Ba Tang ngấm ngầm nhíu chặt đôi mày, đến cả Đường Mẫn cũng rầu rĩ không làm 
được gì, chỉ có hai ông già là vẫn ung dung thoải mái, lạt ma Á La thậm chí còn rút hẳn một 
khối gỗ nhỏ ra ngoài, kế đó thì như Bào Đinh mổ trâu 3, càng làm càng nhanh. 


Lữ Cánh Nam nhìn mọi người mà thầm thấy tức cười, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Không cần phải 
trao đổi kinh nghiệm đâu, mỗi cái khóa gỗ đó đều có kết cấu bên trong khác nhau. Mấu chốt 
của việc mở khóa gỗ, chính là thuận theo kết cấu bên trong của nó, từng bước từng bước một 


Trang 593/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tách ra. Điểm khó ở đây là mọi người không nhìn thấu kết cấu bên trong của khóa như thế nào, 
chỉ có thể tự lần mò thôi." 

Nghe Lữ Cánh Nam nhắc nhở, Trương Lập dường như đã tìm ra được bí quyết gì đó, anh kéo 
khối gỗ này ra một chút, rồi lại ấn khối kia xuống một chút, nhấc khối bên trái lên, kéo khối bên 
phải xuống, lúc không di động được nữa, thì đấu ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu, thử nghiệm 
một phương cách di động khác. Còn Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng tìm ra được một khối 
gỗ có thể di động, hóa ra là ở góc phía trên bên phải của một mặt hình lập phương, nhưng sau 
khi ấn nó ra, thì các khối gỗ khác lại không động cựa gì được nữa, gã đành phải thử đi thử lại 
từng khối một. Riêng lạt ma Á La thì đã tháo hết cái khóa gỗ của mình ra, sáu mươi tư khối gỗ 
nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. 


Kế đó, Trương Lập, giáo sư Phương Tân, Ba Tang, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng đều tháo 
được khóa gỗ, chỉ còn mỗi Trác Mộc Cường Ba, trên trán gân xanh nổi chằng chịt, hai mắt đỏ 
ngầu, cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi ấn ấn xoay xoay. Chỉ nghe "cạch" một tiếng khe 
khẽ, miếng gỗ tưởng chừng như sắp rút ra được tới nơi, đến cuối cùng lại kẹt ở bên trong khối 
lập phương. Trác Mộc Cường Ba kéo hai ba lượt vẫn không ra, liền dùng sức, làm gãy luôn. 


Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Nhạc Dương và Trương Lập lập tức phát ra 
một tiếng kêu đầy tiếc nuối. Trác Mộc Cường Ba đập cái khóa gỗ xuống bàn, thở hồng hộc. 
Đường Mẫn vội lên tiếng: "Anh nôn nóng quá." "Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, cái thứ này 
muốn nhanh cũng không nhanh được đâu." Nhạc Dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam: "Năng khiếu của tôi không đủ, cho tôi thử lại 
lần nữa." 


Lữ Cánh Nam mỉm cười giơ một ngón tay lên nói: "Đừng nóng, sớm đã chuẩn bị rồi." Nói đoạn, 
không ngờ lại lấy ra một khối lập phương bằng thép ròng, nhìn bể ngoài giống hệt như khóa 
gỗ... 


Ba giờ sáng, Nhạc Dương trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, đành bò dậy dựi dụi mắt nói: "Cường 
Ba thiếu gia, sáng mai anh làm tiếp có được không, tôi nghe cái tiếng động ấy cứ thấy như có 
chuột vậy đó.” 


Trác Mộc Cường Ba tập trung toàn bộ tinh thần vặn vẹo khối lập phương bằng sắt trên tay, lơ 
đễnh nói: "Chuột thì sợ gì chứ, nhắm mắt vào nghĩ mình là mèo tự nhiên sẽ ngủ được thôi." 
Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói: "Cường Ba thiếu gia, hay là, để chúng tôi làm giúp anh 


nhé.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Thế làm sao được, các cậu mặc kệ tôi đi, nhất định tôi phải tháo 
được nó ra." 


Lăn qua lăn lại mãi đến hơn bốn giờ sáng, hai người Nhạc Dương và Trương Lập mới thiêm 
thiếp ngủ. Ngày hôm sau, khi hai người bò dậy, đã thấy Trác Mộc Cường Ba ngồi ngắm vầng 
dương mới lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt cương nghị đường nét rõ ràng ấy toát lên vẻ tự 
tin vô tận. Trên mặt bàn, xếp gọn ghẽ chỉnh tề tám tám sáu mươi tư khối thép. 


Lữ Cánh Nam nhìn thành quả Trác Mộc Cường Ba giao lên, nhận thức đối với gã lại tăng thêm 
mấu phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe lạt ma Á La kể, trong rừng Mãng Xà 


Trang 594/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


và ở dưới địa cung, Trác Mộc Cường Ba đã để lộ ra nỗi sợ hãi đằng sau ngoại hình cao lớn mạnh 
mẽ ấy. Nhưng gã sợ hãi, mà không hề có ú thoái lui. Gã có sự dẻo dai giống như của cao su vậu, 
bất kể bị đả kích nặng nề ra sao, thế nào cũng dân hồi phục lại nguyên hình trạng. Chỉ cần 
không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đặt ra, gã sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc. 
Tính cách này đúng là hết sức kỳ quái, nếu là người bình thường, sợ hãi ắt sẽ trốn tránh, khi tin 
chắc mình không phải là đối thủ của người khác, ắt sẽ lảng tránh; nhưng Trác Mộc Cường Ba 
vừa hau lại trái ngược hoàn toàn, gã sợ hãi ắt sẽ bước thẳng tới mà nghênh đón, biết rõ mình 
không đánh lại người ta cũng vẫn muốn xông tới, thoạt nhìn bể ngoài thì có vẻ hơi ngốc nghếch, 
tính cách gì mà như vậy chứ! Lữ Cánh Nam nhớ lại từ khi quen biết Trác Mộc Cường Ba đến 
giờ, nhất cử nhất động của gã đều gâu cho cô một cảm giác không thể đoán biết. "Hừ, đại trí giả 
ngu, đâu cũng là đại trí giả ngu hay sao? " Nhớ lại lời lạt ma Á La đã nói, cô không khỏi khe khẽ 
mỉm cười. 


Mấy tháng tiếp sau đó, các thành viên trong nhóm đều trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt về 
các kiến thức liên quan đến cơ quan học, bắt đầu học từ loại cạm bẫy nhi đồng đơn giản nhất, 
tức là đào hố dưới đất, lót tờ báo rồi vùi cát lên trên, kế đó là tới trận xe gỗ ngựa gỗ của Gia Cát 
Lượng, Cứu Lưu Bàn Long Thần của Quủ Cốc Tử, càng học lại càng thấu môn cơ quan học nàu 
đúng là cao thâm khó dò. 


Bí mật huyết trì 


Trải qua khảo nghiệm trong rừng sâu Nam Mỹ, các thành viên trong nhóm đều nhận ra điểm 
yếu của mình, ai cũng gần như điên cuồng tham gia huấn luyện, ban ngày vượt qua khảo 
nghiệm của đủ loại các cơ quan cạm bấy, tối về lại thường đọc sách đến tận đêm khuwa. Mỗi 
người đều rèn luyện bản thân bằng ú chí của một mật tu giả, gắng sức đột phá cực hạn năng lực 
cơ thể. 


Trong thời gian nàu, Lữ Cánh Nam đồng thời để các đội viên tiến hành phát triển cá nhân, thực 
hiện vận động cực hạn, hay nghiên cứu các tác phẩm học thuật nổi tiếng như Thuyết tiến hóa..., 
ngoài ra còn dạy họ sử dụng mấy loại công cụ mới. Ví dụ như lắp thêm dây quăng vào đồng hồ 
nguyên tử đeo trên tau mỗi người, quấn vào mặt bên trong áp với cổ tay, kích thướt chừng bằng 
một hộp diêm, bên trong có hai mươi lăm mét dây hợp kim, phát xạ dựa trên nguyên lý của 
pháo điện từ, một đầu trước có đầu mũi khoan nhỏ bằng kim cương, có thể đâm sâu mười phân 
vào bề mặt kim loại, sau đó tự động dãn nở bắt chặt vào mục tiêu, thứ này thuộc loại dụng cụ 
cứu sinh, trong rừng sâu mà dùng loại này thì tiện hơn dây leo rất nhiều. Ngoài ra còn có loại 
giàu dính chặt được vào mặt tường trơn nhắn, ứng dụng nguyên lú bàn chân con thằn lằn: đế 
giàu có rất nhiều lông cứng theo nguyên lý ống siphon, khiến lực ma sát có thể chịu được trọng 
lượng của cơ thể người, ngoài ra còn lắp thêm lò xo giảm xóc hình cung, khiến một cú nhảy có 
thể cao ngang tầm người bình thường, còn xung lực lúc rơi xuống hoàn toàn có thể vận dụng để 
thực hiện các vận động cực hạn, cộng thêm với áo cánh dơi thiết kế dựa theo cánh thịt của sóc 
bay, vậy là có thể tránh được trường hợp độ cao mười tầng nhà gâu khó cho anh hùng rồi. Hoặc 
là bình sắt siêu cường hóa mặc dù thể thể tích chưa đầy lọ mực, nhưng thời gian cung cấp dưỡng 
khí từ ba tiếng đồng hồ ban đầu đã kéo dài lên một trăm linh tám tiếng đồng hồ. 


Khoảng thời gian này, Trác Mộc Cường Ba cũng không còn thúc giục đòi xuất phát nữa. "Anh 
dựa vào cái gì mà đi tìm Bạc Ba La thần miếu, vận may hả? " "Điều anh cần làm lúc này, chính 
là xem nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều..." "Chúng ta đứng trên vai người khổng lỗ để thu thập 


Trang 5952.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thông tin." "Nếu ngày đó đến thật, chúng ta có thể tự mình đi mà..." Những lời Lữ Cánh Nam và 
giáo sư Phương Tân nói hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai, không ngừng nhắc nhở 
Trác Mộc Cường Ba. Những lúc nghỉ ngơi, gã thường ở bên Đường Mẫn, nhưng gã cũng thường 
xuyên cảm nhận được, có một bóng hình yểu điệu đang đứng ở mãi đằng xa chăm chú nhìn 
mình. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều, thường xuyên 
nghe thấy hai người Trương, Nhạc cất tiếng cười sảng khoái, cả Ba Tang thỉnh thoảng cũng nở 
ra một nụ cười lạnh lùng. Còn giáo sư Phương Tân thì mải mê nghiên cứu băng video ông qua 
được dưới địa cung Ah Puch. Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Ah Puch và Tòa thành 
được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan với nhau, vậy thì các bức bích họa, tượng điêu khắc trong 
địa cung Ah Puch, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan tới Tòa thành được ánh 
sáng tỏa chiếu kia. Phía nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối. Cùng 
nghiên cứu thông qua mạng Internet, tác phong cẩn trọng và thái độ làm việc không biết mệt 
mỏi đó của giáo sư khiến cả lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam đều hết sức nể phục. Có điều, câu đố 
lịch sử mà hai nền văn minh Cổ Cách và Mava để lại có thể nói là một cái hang không đáy, giáo 
sư Phương Tân bước chân vào đó, càng đi càng thấy sâu, khiến hai trợ thủ của ông là Trương 
Lập và Nhạc Dương cứ kêu trời kêu đất, phàn nàn rằng làm việc nàu còn khổ hơn cả huấn luyện 
nữa. Mỗi lần như vậy, giáo sư Phương Tân lại lấy Đường Mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai 
chàng thanh niên này phải có lòng nhẫn nại, có lòng tin, có trái tim yêu thương... 


Núi Đường Cổ Lạp, bên bờ sông Đà, một chiếc xe tải lớn nhìn bề ngoài như sắp muốn long ra 
xong xọc đến nơi tròng trành đi giữa dải núi non trập trùng. 


Tây Mễ ngồi bên ghế lái phụ thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn thích vùng đất này, 
thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây. Không thể không thừa nhận, nơi này đích thực là một 
vùng đất có thể khiến người ta vui ngắm cảnh mà quên cả đường vẻ. Một điều càng hay hơn nữa 
là, khi nhìn những đám mây trắng muốt bay qua bầu trời, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sẽ bị đè 
nén xuống. Năm ấy Tây Mễ chọn Khả Khả Tây Lý, có lẽ cũng chính là một dải tuyết trắng 
mênh mang ở đâu mênh mang ở đấy hấp dẫn cũng nên. 


Gã đang lái xe kia tên là Dakis, cao một mét bảy lăm, hơi gầy, dưới cặp lông mày thẳng như hai 
chữ "nhất" là đôi mắt giống hình thang. Có người nói, kẻ có đôi mắt này thì rất hung hăng, cảm 
giác như đang miệt thị người khác vậy, mà tên Dakis này đích thực là cũng rất hung hăng. Hắn 
gia nhập Hồ Lang chưa được hai năm, vậy mà đã không kẻ nào dám đụng đến hắn nữa. "Lôi Ba 
khỏe, Dakis ác", câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ Hồ Lang. Số đội viên đội tuần tra núi 
Khả Khả Tây Lụ bị tên Dakis này giết trong hai năm còn nhiều hơn tổng số đội viên bị toàn bộ 
Hồ Lang giết trong mười năm về trước. Hồ Tử nói, da của Dakis lột là bán được giá tốt nhất, 
nếu không phải hắn có một chút tác dụng này, thì từ khi Hồ Lang bị quân đội bao vây sào huyệt, 
Tây Mễ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn thành tính mới khiến quân đội phải 
bao vây tiễu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. 


Niềm đam mê lột da của Dakis là một loại bệnh thái. Mỗi khi lóc thịt linh dương Tây Tạng, hai 
mắt y sáng rực lên, miệng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tâu 
Mễ hiểu rõ, từ hồi còn trong đội đặc nhiệm Nhện Xanh hắn đã được dạy rằng, loại người này có 
vấn đề về tâm lú, ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dụng, gọi là "hội chứng thích 
phân tách”, bọn họ thích phân tách tất cả các thứ mình nhìn thấy ra, không tách ra một cách 
triệt để thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được. Loại người này mỗi khi giết người, bao giờ 
cũng chặt xác nạn nhân ra làm bảy tám chín mảnh. Mấy tên giết người hàng loạt nổi tiếng nhất 


Trang 596/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ở phương Tây gần như đều mắc phải chứng bệnh này. 


Dakis bảo mình là người Tạng ở Thanh Hải, Tâu Mễ thấy không giống lắm. Không giống người 
Tạng, gương mặt hắn không có vẻ chân chất mộc mạc của dân Tạng, cũng không giống người 
Mông Cổ. Có điều cũng không ai truy vấn hắn, sau khi hắn giết đội viên đội tuần tra núi cũng 
như giết linh dương Tây Tạng, thì không còn ai dám nghi ngờ hắn là nội gián nằm vùng nữa. 


Tây Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay Dakis. Tay hắn rất vững, trên con đường núi 
tròng trành rung lắc, bàn tau nắm vô lăng không hề động đậy, cẳng tau phải hồi trước có lẽ có 
một hình xăm, có điều giờ chỗ đó là một vết sẹo thịt dài, song không giống đốt bằng tia laze. 
Thấy Tây Mễ chú ú nhìn mình, Dakis giơ tay lên quẹt quẹt mũi, nói: "Không đẹp được như hình 
xăm của đại ca đâu, hồi trước xăm con thằn lằn, về sau sợ bị truụ nã, sợ bị người ta nhận ra, liền 
lấy dao cắt luôn chỗ thịt ấy đi." Tâu Mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và 
dòng sông Đà Đà như dải ngọc kia. 


Sau xe ngồi chật người, Max cũng ở trong đám này. Khi ông chủ không có mặt, hắn cũng không 
dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liều mạng này. Hắn cần thận khuyên nhủ để 
Tây Mễ lên ngồi ghế lái phụ, còn mình thì ở phía sau với Thiết Quân, dù sao thì hắn cũng quen 
Thiết Quân một thời gian rồi. Ngồi trong thùng xe lắc lư, Max nhớ lại nhiệm vụ ông chủ đã giao 
cho hắn nửa tháng trước, "Max, màu mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước, chuyện nàu 
phải làm cho tốt." 


"Ông chủ, sao không fax về cho xong, không thì scan lên máy tính cũng được, cần gì..." 

"Đồ ngu, mày biết cái gì chứ? Mày tưởng Cục tình báo Trung ương Mỹ ăn phân mà sống hả, tấm 
bản đồ này chỉ cần dùng phương tiện điện tử truyền đi, nói không chừng đã lập tức bị bọn ấy 
biết ngay rồi." 

"Nhưng mà, nếu trên đường..." 


"Thế nên mới phải để mày đích thân mang đi, mày phải đảm bảo với ta không được để xảy ra sơ 
xuất..." 


"Tuy 


"Vên tâm, tấm bản đồ này là do đích thân tao vẽ, tao đã giở chút thủ đoạn lên đó rồi, cho dù có 
lọt vào tay cảnh sát Trung Quốc, bọn chúng chưa chắc đã hiểu được đâu. Có điều để để phòng 
vạn nhất, mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không để nó rơi vào tay bọn chúng. Con mẹ nó, nếu 
cả tấm bản đỏ mà cũng không mang đi nổi thì màu còn được việc gì nữa chứ! " 


"Vâng." 


"Còn nữa, đám người kia huấn luyện cũng kha khá rồi phải không, đã đến lúc cho chúng ra 
ngoài hoạt động một chút rồi. Sau khi mang tấm bản đồ này tới Trung Quốc, mày hãy nghỉ cách 
đưa chúng đến khu vực Lâm Chi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thu hút sự chú ý của cảnh 
sát Trung Quốc..." 


"Ha ha ha..." Một tràng cười lớn làm Max giật mình sực tỉnh. Đám người này đã bị giữ chân 
trong khe núi hoang vu không bóng người suốt hơn nửa năm ròng, từ lâu đã sắp phát điên lên 
rồi. Mặc dù Max cũng sắp xếp một số trò vui, nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cũng đặc sắc 


Trang 597/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hơn nhiều. So với đám lính đánh thuê của Merkin, bọn Hồ Lang còn đỡ hơn một chút, nói thế 
nào thì bọn chúng cũng đã quen phải lấn trốn rồi. Nghe ông chủ kể, vào lúc không phải mùa 
săn, hay thời điểm bị truy đuổi gắt gao, bọn Hồ Lang này không có chỗ nào để ởi, vậy là liền 
trốn trong hang động trên núi trong suốt nửa năm liền khiến đội điều tra lần nào cũng trở về ta 
trắng. Vì vậu Max đặc biệt cẩn thận với tên Tâu Mễ đứng đầu băng săn trộm này. Có thể khiến 
một đám liều mạng nằm vên trong hang núi lâu như vậy, sự nhẫn nại đó, uy thế đó, chính xác là 
chỉ có bộ đội đặc chủng siêu cấp mới làm nổi mà thôi. 


Đến giờ rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó, đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe 
chật chội, râm ran kể cho nhau những truyện cười dâm tục nghe mãi cũng không biết chán, làm 
ra đủ thứ động tác tục tíu, cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng trở về với nhân 
loại. Người cười lớn nhất là lan, còn cái tên giọng eo éo the thé, cứ nhảy qua nhảy lại trong 
thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu hắn trông nhọn nhọn như quả trám, mặt gầu mà đen, mắt 
rất nhỏ, cằm nhọn hoắt, bất kể là nhìn từ góc nào, cái miệng hắn trông cũng to một cách quá 
đáng. Hơn nữa trong miệng hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép thứ gì đó, mỗi 
khi cười liền lộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khấp khểnh. Không hiểu tại sao, khi nhìn vào 
cái miệng đầu những răng của hắn, Max tưởng như đang nhìn vào cặp mắt ông chủ. Cả hai đều 
gây cho người khác cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng. 


"Bồ câu hoang, món ngon đấy, nướng hay hầm đều ngon cảit " Dọc đường, tên đó cứ huyên 
thuyên bất tuyệt chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ thứ kia nên ăn thế nào, như thể là đã 
nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậu. 


"Con bò Yak hoang kia nướng lên đảm bảo là cực ngon! " "Con la hoang này mà tùng xẻo thì 
ngon nhất luôn! " "Vịt Thu Sa, bọn vịt Thu Sa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì ngon tuyệt! 
Còn cả cá nhảy sông nữa chứ, nhất định là mấy người chưa ăn bao giờ rồi! " "Nhạn đầu đốm, 
nấu canh ngon lắm! " "Sao không thấu con rắn nào nhỉ, không thì có thể làm bát canh rắn được 
rồi! " Tóm lại là các loài động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn, 
cả chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Max nhủ thầm trong bụng, giả như Soares mà ở 
đây, không chừng đã giết luôn cái thằng lắm mồm này đi rồi. Ông chủ từng nói với hắn, người 
điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái. Bọn họ có thể ở chung một chỗ, hòa 
mình vào giữa đàn thú, song ngược lại, cũng không hề nương tay chút nào khi dùng các loại 
động vật thảm sát con người. 


Thấy tên kia vẫn đang hưng phấn tưởng tượng các loài động vật cả đám gặp trên đường thành 
các món cao lương mỹ vị, Max không nhịn được hỏi Thiết Quân: "Thằng kia là ai đấy? Chính là 
cái thằng vẫn nói từ nãy đến giờ ấy." 


Thiết Quân cười cười đáp: "Hắn tên là Lâm Nhân, quê Quảng Đông, là thành viên cấp cao của 
Hồ Lang, đừng nhìn bề ngoài hắn gầy đét ra như thế, lúc ra tay thì không hàm hồ chút nào đâu. 
Nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lang hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. 
Hắn từng tự nhận rằng, ở Trung Quốc, chỉ cần là động vật người ta biết đến, tất thảy đều vào 
miệng gã cả rồi, chẳng hạn cái gì mà gấu trúc, vượn đen tơ vàng, hổ Đông Bắc, cá tầm Trung 
H8... 


Lâm Nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy vù tới, dương dương đắc ú nói: "Thế có đáng gì, 
toàn món bình thường cả, tôi còn ăn kiến ở Vân Nam, ăn rết ở Nghi Xương, đổ rượu, ăn sống, 
ăn xong còn cảm thấy nó bò qua bò lại trong dạ dày nữa cơ. Ơ Quú Châu thì ăn ốc sên, đặc sản 


Trang 598/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vùng ấy là một loài ốc sên không có vỏ, toàn thân đen bóng, đại khái to bằng đầu ngón tay nà, 
thịt nó thì..." 


Nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy, Max 
chợt cảm thấy buồn nôn. 


Mấy tháng sau, Trác Mộc Cường Ba đến tìm gặp Lạt ma Á La. 


Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng Trác Mộc Cường Ba 
trước sau vẫn không thể quên được huyết trì mà họ trông thấy trong địa cung Ah Puch. Gã còn 
nhớ lạt ma Á La đã từng nói, đó mới là cơ quan chân chính. Đến bây giờ, đã học được rất nhiều 
kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn, gã vẫn không thể hiểu 
thấu huyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầu máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến 
người ta kinh hồn bạt vía. Vì vậu, hôm nay gã định tìm ông hỏi cho rõ ngọn ngành. 


Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới 
học được. Ba Tang đứng bên cạnh góp ú. Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La ngồi trên hai cái 
đôn đá nhìn họ từ đằng xa. Gã nói: "Đại sư, ngài còn nhớ huyết trì ở tầng năm trong địa cung 
Ah Puch không? " 


~ Lê TA) 


Lạt ma Á La nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ, "ờ" một tiếng, đoạn hỏi: "Cậu muốn hỏi gì vậy? " 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi muốn biết biết huyết trì rốt cuộc là thứ gì? " 


Lạt ma Á La giờ mới quay đầu nhìn gã, ngạc nhiên thốt lên: “Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn 
đề này? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Chúng tôi đã học cơ quan học từ rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giò, 
tôi vẫn chưa có khái niệm gì về huyết trì cả. Tôi còn nhớ đại sư đã từng nói, chỉ huyết trì mới có 
thể coi là cơ quan chân chính, vậu nguyên lú của nó là thế nào? Rốt cuộc là nó dùng để làm gì? " 


Lạt ma Á La nói: "Với những gì cậu nắm được lúc nàu, cậu cảm thấu tác dụng chủ yếu của các 
loại cơ quan hàm nghĩa hẹp mà chúng ta học tập là gì? ” 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Hình như vẫn là để giết người, à không, chủ yếu 
là để vây khốn hoặc làm tổn thương vật săn chạm phải chốt lẫu thì đúng hơn." 


Lạt ma Á La lắc đầu nói: "Không hẳn thế, các loại cơ quan mang nghĩa hẹp hiện nay, chúng ta 
đã học được có hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất, chính là điều cậu vừa nói, người chạm phải cơ 
quan sẽ gặp phải phiển phức, còn thứ hai, chính là để bảo vệ một số đồ vật không bị kẻ khác 
lấu đi hoặc hủy hoại, tác dụng như một ổ khóa vậy. Huyết trì, chính là loại cơ quan có tác dụng 
này. Tôi có thể cho cậu biết một điều, hệ thống khóa của huyết trì tuuệt đối không kém hệ 
thống nhận dạng vân tay hiện đại bâu giờ đâu, thậm chí còn đạt đến mức độ tỉnh vi như hệ 
thống nhận dạng gien nữa cơ.” 


"Hả, " Trác Mộc Cường Ba khẽ kêu lên một tiếng, "ghê gớm vậy cơ à! " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Cậu còn nhớ cánh cửa đó mở ra thế nào đấu chứ? Những tảng đá vốn là 
màu trắng cuối cùng toàn bộ thành màu đỏ, sau đó cửa liền mở ra, có đúng không? " Trác Mộc 
Cường Ba khẽ gật đầu. 


Trang 599/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La lại nói tiếp: "Thực ra bên ngoài cánh cửa đá đó còn một tầng vật chất khác nữa, 
thứ đó là cái gì thì tạm thời tôi không thể cho cậu biết được, cậu cứ coi nó như một loại sợi có 
thể co dãn cũng được. Lực co dãn của loại sợi này rất lớn, giống như bắp thịt của con người vậu. 
Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi to như sợi mì có thể nhấc được tảng đá nặng mấy chục 
kologram, cánh cửa khổng lồ đó, chính là được mở ra bằng cách ấy." 


Trác Mộc Cường Ba chỉ gật đầu không nói. Cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị 
thường, chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần húc đổ luôn, vậy mà lại bị thứ sợi đó sơi sơi 
kéo ra như vậy, lực co dãn ấy quả là kinh người. 


Lạt ma Á La nói tiếp: "Thế nhưng, muốn làm thứ sợi co giãn ấu, chất lỏng bình thường không 
có tác dụng, cần phải dùng..." 


Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Máu? Chẳng trách nó được gọi là huyết trì." 


Lạt ma Á La sửa lại: "Máu người. Nhưng không phải toàn bộ. Cậu có biết trong máu người có 
bao nhiêu loại vật chất không? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Hồng cầu, còn có, còn có... có gì nữa nhỉ? " 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Nhiều lắm, tôi nói như thế này nhé, số lượng các vật chất trong máu 
người nhiều không kể xiết, chỉ riêng các loại y học hiện đại thường dùng đã có tới mấy chục rồi, 
hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein làm đông máu, protein chống đông máu 
cũng có mấy chục loại, ngoài ra còn các nguyên tố vi lượng, kháng nguyên thể, mấy thứ này thì 
còn nhiều hơn nữa. Còn huyết trì, chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người, tiến 
hành lọc máu, cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ, bởi vì chưa phân tích cụ thể bao 
giờ, nên tôi chỉ đoán có lẽ trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu, mà 
chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến thứ sợi kia co rút hết cỡ mà thôi." 


Trác Mộc Cường Ba nghe mà đần thối mặt, vội hỏi: "Đại sư sao lại hiểu rõ về huyết trì vậy? " 


Lạt ma Á La điềm đạm mỉm cười: "Cậu có biết cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật 
ở đâu không? Huyện Mặc Thoát ở Tây Tạng đấy. Vì vậu, tôi có thể khẳng định địa cung Ah 
Puch và Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia có quan hệ tất yếu. Dựa theo kết quả khảo 
chứng trước mắt, huyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một số giáo phái cổ xưa đã tiêu vong 
rất lâu ở Tâu Tạng." 


Lạt ma Á La nhồm người dứng dậu, nhìn ra phía bãi huấn luyện nói: "Hiểu biết của tôi về huuết 
trì cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài thế thôi, toàn bộ chỉ có vậy. Có điều đã nói tới đây, đã học môn 
cơ quan học này một thời gian dài như vậy, cậu cho rằng chỗ lợi hại của cơ quan nằm ở đâu, 
Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn ra bãi huấn luyện phía xa, mấy người bọn Trương Lập đã 
bố trí xong cạm bẫu, chỉ thấu giữa bãi cỏ là một lùm cây bụi, hoàn toàn không hề có dấu tích của 
sự nguy hiểm chút nào. 


Nhạc Dương mở cửa lồng, thả con thỏ hoang làm thí nghiệm ra. Con thỏ vừa ra khỏi lỏng, liền 
nhanh chóng chạy vào chỗ kín ẩn nấp, không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt 
lẫu của cơ quan, cả bụi câu đổ sập xuống. Con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức đảo sang 
bên trái, lưới thép phía trước liền "tưng" một tiếng bung vọt lên, thỏ hoang tức khắc dừng chân, 


Trang 600/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải. Phía bãi cỏ bỗng đâu bật lên 
một miếng ván gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ, con vật không kịp dừng bước, húc thẳng vào 
đấu. Cú va chạm làm con thỏ hoang váng đầu váng mặt, lảo đảo mấy lượt, thấu ván gỗ đổ ụp 
xuống, vội chạy đi, nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên, chặn đứng đường lui của nó. 
Con thỏ hoang cũng khá nhanh nhẹn, lách bên trái né bên phải, vừa mới thoát được vòng vâu 
của cọc gỗ thì đã thấy phía trước một cái hang, liền không nghĩ ngợi gì đã chui tọt vào trong ấu. 


Cửa sắt đóng sập lại, con thỏ lại trở về lồng của nó, Nhạc Dương, Trương Lập và cả Ba Tang 
cười cười bàn luận, xem ra cơ quan tổ hợp này đã thiết kế thành công rồi. 


Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại cả quá trình ấy, đột nhiên thốt lên: "A, tôi hiểu rồi, chỗ đáng 
sợ nhất của cơ quan, chính là ở tính bí mật của nói ” 


Lạt ma Á La hài lòng gật gật đầu: "Đúng vậu, Cường Ba thiếu gia, cậu đã nắm được vếu quuết 
của cơ quan học rồi đó. Chỗ đáng sợ của cơ quan, chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu 
phát hiện ra đó là một cơ quan, thì nguy hiểm cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể rồi. Quá 
trình phá giải cơ quan, thực chất chính là quá trình đấu trí đấu lực với người thiết kế nên cơ quan 
ấu. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ, nhưng lại phải suụ nghĩ xem đối phương có thể nghĩ 
tới những vấn đề gì, hay có vấn để gì y không nghĩ tới. Giống như lúc ở tầng sáu địa cung Ah 
Puch, chúng ta lặn xuống nước như vậy thực ra là rất mạo hiểm, nhưng lúc ấu thì chúng ta hết 
cách rồi, đó là đường ra duy nhất của mọi người, nên đành liều đánh cược một phen. Được rồi, 
hôm nay nói tới đây thôi, mấy người trong nhóm gọi cậu kìa." Trương Lập đang đứng phía xa 
vẫu vẫu tau gọi Trác Mộc Cường Ba tới. 


Bước ngoặt mới 


Trác Mộc Cường Ba đứng ngần người ra một lúc, nghiền ngẫm lại những lời lạt ma Á La vừa 
nói, "Chỗ đáng sợ của cơ quan, chính là cậu không nhìn thấu nó, " đồng thời lời cảnh báo của 
Babatou cũng vọng lại bên tai gã, "Kẻ thù đáng sợ thực sự, là những thứ ta không nhìn thấy, " 
điểm chung của hai thứ này, chính là phát hiện. Những lời nàu không hiểu sao gã cảm thấy rất 
quen thuộc, tựa hồ như trong một thời gian, ngày nào cũng có người nhắc nhở gã vậu. 


Trương Lập chạy tới, cười cười nói: "Cường Ba thiếu gia, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi 
không? Coi là thành công được chưa nhỉ? " 


"Ừm." Trác Mộc Cường Ba khẽ đáp một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi 
vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, rất nhiều điều đến nay gã không thể 
nào lý giải nổi, từng sự kiện một hiện lên trong tâm trí, nỗi sợ ấu còn đáng sợ hơn cả khi gã đối 
diện với người đàn ông có đôi mắt như của loài rắn độc và tên thổi rắn ở Putumavo kia, bởi bản 
thân gã xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao 
có thể khiến gã trào dâng một nỗi phát xuất từ sâu thắm nội tâm? Đầu óc Trác Mộc Cường Ba 
tức khắc chìm vào u mê hỗn độn, muốn bình tâm tĩnh trí lại thì chỉ càng thêm rối loạn. 


Lúc này, Lữ Cánh Nam bước qua bên cạnh hai người, Trương Lập vội đứng thẳng người, cung 
kính nói: "Giáo quan." Mọi lần thì Lữ Cánh Nam bao giờ cũng đáp lại, nhưng lần nàu dường như 
cô không hề nghe thấy, thậm chí cả nét mặt bần thần hỗn loạn của Trác Mộc Cường Ba cô 
cũng không chú ý đến, mà rảo bước đi thẳng qua. 


Lữ Cánh Nam nhanh chóng đuổi theo lạt ma Á La, đánh mắt ra hiệu, vị sư già hiểu ú, liền đi 


Trang 601/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


theo vào văn phòng của cô. 


Lạt ma Á La vừa bước vào cửa, Lữ Cánh Nam đã không sao kìm nén nổi cảm giác kích động 
trong lòng, trực tiếp nói luôn: "Đại nhân, có hai việc hết sức quan trọng. Merkin đến Trung 
Quốc rồi! " 


"Hải " Lạt ma Á La cũng lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù không biết khoảng thời gian nàu 
Merkin đã đi đâu, làm những chuyện gì, nhưng một khi y đã xuất hiện ở Trung Quốc, chắc chắn 
là tên này sẽ có hành động gì đó. Lạt ma Á La điểm tĩnh hỏi tiếp: "Còn một chuyện nữa là gì? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu đáp: "Hôm kia có người báo cáo, ở biên giới Thanh Tạng có kẻ khả nghi, 
đoán là một băng săn trộm, thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích. Một 
đám người thân phận bất minh hoảng loạn bỏ chạy, không phát hiện ra động vật hoang dã nào, 
nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ. Các chuyên gia cho rằng, bản đồ này có liên quan đến Tâu 
Tạng cổ đại, nên đã giao cho nhóm nghiên cứu, con có mang theo bản sao đâu, đại nhân xem." 


Lạt ma Á La cảm tấm bản đồ lên, lắm bẩm nói: "Hình như là một tấm bản đồ hàng hải cổ, chú 
thích này là... ô... hả! Đây là..." Cánh tay vị sư già đột nhiên run lầu bẩy, kinh ngạc thốt lên, 
"Không thể nào, không thể nào như vậy được! Tấm bản đồ này sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? 
Chẳng lẽ đúng là ý trời hau sao? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Đại nhân, ngài cho rằng việc tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện liệu có 
liên quan gì đến chuyện Merkin bất ngờ trở về nước hay không? " 


Lạt ma A La nói: "Y của con là? " 


Lữ Cánh Nam nói: “Irong báo cáo của nhóm nghiên cứu gửi đến, trong tay bọn họ là tấm bản 
đồ gốc, một tấm bản đồ hàng hải được dân Tạng cổ vẽ trên da sói từ trên một ngàn năm trước. 
Theo phán đoán của con, Merkin không dám mạo hiểm mang tấm bản đồ này xuất hiện, mà 
thông qua phương thức khác, trước tiên là chuyển bản đồ đến đất nước chúng ta, sau đó ụ mới 
tới, chỉ là y không ngờ được mình đã ủy thác sai người, cho nên..." 


Lạt ma Á La vỗ tau nói: "Không sai được đâu! Tấm bản đỏ này nhất định đã được lấu ra từ trong 
địa cung Ah Puch, chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó, mặc dù ta chỉ trông thấy bóng lưng hắn 
thôi, nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ, toàn thân toát ra một thứ mùi vị tà quái khó hiểu. Hắn 
là người của tổ chức kia, một trong mười ba người, hắn là người ở trong lăng tấm ấy lâu nhất, 
chắc chắn là đã phát hiện ra điểm gì mà chúng ta sơ suất bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra lâu rồi 
mới phải, kẻ ấy tuyệt đối không thể là quân du kích, chẳng trách Merkin lại không xuất hiện, thì 
ra đã có kẻ khác đến địa cung Ah Puch rồi, mục đích chính là mở cánh cửa lần trước bọn chúng 
chưa mở ra được kia." 


Lữ Cánh Nam liền hỏi: "Có lẽ nào, tấm bản đồ ấy chính là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu 
hay sao? ” 


Lạt ma Á La đáp: "Chuyện nàu khó nói lắm, nhưng tin tức xuất hiện bất ngờ này sẽ lấp đầy rất 
nhiều điểm còn trống trong điều tra của chúng ta, nói thể nào thì nói, chúng ta cũng càng lúc 
càng đến gần mục tiêu rồi. Bây giờ thì ta đã hoàn toàn minh bạch. Chính kẻ kia đã đưa bản đồ 
cho Merkin, hoặc là bọn cùng vùi đầu nghiên cứu, hơn nửa năm nay, sau khi đã hiểu được bản 
đồ nói gì, bọn y mới đến Trung Quốc. Thật đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, bọn y có 


Trang 602/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


năng lực mấy cũng chẳng thể nào ngờ nổi, tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tau chúng ta." 


Lữ Cánh Nam nói: "Dưới sự chỉ dẫn của đức Phật toàn năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng 
ta.” 


Lạt ma Á La nói: "Không thể do dự được nữa, nói với nhóm nghiên cứu, cần phải lập tức làm rõ 
xem rốt cuộc trên bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại sau lưng rồi, 
à, báo với các thành viên trong nhóm, cần chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào." 


"Vâng! ” 


Cùng thời điểm đó, ở một nơi hoang vắng không bóng người, Merkin lớn tiếng chửi vào điện 
thoại: "Max! Mày là đồ ngu xuẩn! Tao phải lột da mày! Một chuyện bí mật như vậy, không ngờ 
lại để mày làm lộ ra hết cả! Tao thật không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại cho một thằng ngu 
như mày đi theo lâu như thế nữa. 


Trong ống nghe vang lên giọng sợ sệt của Max: "Chính... chính vì ẩn mật quá... bọn họ cũng 
làm rất cẩn thận, lúc đi trên đường luôn quan sát xem có ai theo dõi không. Không ngờ... không 
ngờ... lại khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý đến... ông chủ...” 


"Cạch, " Merkin dập mạnh ống nghe xuống. Nhìn điệu bộ ụ, như thể muốn đấm một phát cho 
nát bấy cái điện thoại ra vậu. 


"Sao vậu hả? " Giọng Soares lành lạnh như băng cất lên trong một góc u ám. 


Merkin hằn học nói: "Mất bản đồ rồi. Tấm bản đồ ấy đã rơi vào tay cảnh sát Trung Quốc. Cái 
thằng Max ấy đã theo tôi bao nhiêu năm, vậy mà một chút chuyện nhỏ vậu cũng không làm cho 
xong, thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Còn cả đám lợn Trung Quốc được huấn luyện đặc biệt 
kia nữa chứ, đúng là một thằng ngu lớn dắt theo một lũ ngu nhỏ! " 


Soares phì cười thành tiếng, thảm nhủ, "Không hiểu thằng cha Merkin này đang nói đám thuộc 
hạ hay nói chính hắn nữa." Chỉ nghe y chậm rãi nói: "Không can hệ gì, chúng ta đã nghiên cứu 
đi nghiên cứu lại tấm bản đồ đó bao nhiêu lần rồi, không có thì cũng vẫn tìm được thôi." 


Merkin nói: "Tôi không lo chuyện nà, vấn đề là, tấm bản đồ đó sẽ nhanh chóng rơi vào tay bọn 
người ở Tây Tạng kia ấy chứ." 


Soares bật cười: "Thế thì sao chứ? Bọn chúng cũng phải làm rõ được ú nghĩa của tấm bản đồ 
trước đã, chỉ sợ cũng phải mất một thời gian, mà trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã sớm lấy 
được thứ mình cần, nếu đúng là có thứ ấy. Sau đó, chúng ta sẽ có thể... trực tiếp đến Bạc Ba La 
thần miếu rồi! " 


Merkin vẫn lo lắng nói: "Vấn đề là, số lượng thông tin mà chúng nắm giữ trong tay lớn hơn của 
chúng ta rất nhiều. Nói ngay lần này thôi, nếu không phải tôi nhận được tin tức, biết chuyện 
Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia đã được người Tạng cổ mang đến châu Mỹ, e là đến giờ 
chúng ta cũng không thể nào lú giải được, tại sao trong địa cung người Mava lại xuất hiện bản đồ 
do người Tâu Tạng vẽ ra nữa. 


Soares trầm ngâm nói: "Ưm, anh nói cũng phải, xem ra phán đoán đầu tiên của chúng ta đã sai 
lầm, đám người đó nghiên cứu Bạc Ba La thần miếu không chỉ mới một hai năm, mà đã nghiên 


Trang 603/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cứu cả một thời gian dài rồi. Nói không chừng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chúng đã dịch 
được thông tin trên tấm bản đồ ấu cũng nên. Có điều như vậy đâu có sao, đằng nào cũng có 
mấy nơi khác nhau cơ mà, chúng ta cứ đánh cược một phen đi, xem bên nào tìm được chìa khóa 
cuối cùng dẫn đến Bạc Ba La thần miếu trước." Y nhốm dậy hít một hơi dài, cái bóng màu xám 
trong góc tối toát lên vẻ lạnh lùng cô độc, chỉ nghe châm chậm nói: "Ben, thời gian nghiên 
cứu về Tây Tạng của anh dài hơn tôi, anh cho rằng chỗ nào là nơi có khả năng cất giấu bản đồ 
nhất? " 


Khóe miệng Merkin nhếch lên, lộ ra một nụ cười: "Mặc Thoát! " đồng thời lấy di động ra báo 
cho Max, "Gọi cho bọn ngu xuẩn đã được huấn luyện kia đi, chúng ta xuất phát! " 


Lần này Lữ Cánh Nam không giấu các thành viên trong nhóm nữa, tin tức mau chóng thông qua 
con đường truyền miệng đến tai từng người một. Hai ngày sau, khi Trác Mộc Cường Ba nghe 
được tin tức từ chỗ Nhạc Dương, liền lập tức báo ngay cho giáo sư Phương Tân vẫn đang vùi đầu 
nghiên cứu về địa cung của người Maua. Đầu cánh cửa phòng giáo sư, Trác Mộc Cường Ba cao 
giọng nói: "Thầy giáo, có tin tức mới, có thể chúng ta sắp xuất phát đến nơi rồi! " 


Gian phòng hết sức bừa bộn, giáo sư đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lướt qua đâu đâu 
cũng thấy các tài liệu về văn minh Mawa. Ông ngoảnh đầu, chỉnh lại gọng kính trên mũi, những 
nếp nhăn trên trán và mái tóc điểm bạc khiến Trác Mộc Cường Ba không khỏi bồi hồi xúc động. 
Gã hiểu được, vì gã, người thầu này đã bỏ ra quá nhiều công sức, tình nghĩa giữa gã và giáo sư 


Phương Tân, một chữ "cảm kích" thôi thật không thể biểu đạt nổi. 
Giáo sư Phương Tân gỡ chiếc kính xuống, hỏi: "m, lần này lại có tin gì thế? " 


Trác Mộc Cường Ba không giấu nổi niềm hân hoan: "Nghe nói, là có đầu mối mới rồi, hình như 
là một tấm bản đồ hay gì đó thì phải." 


"ÔI " Giáo sư Phương Tân trầm tư nói, "Cường Ba à, khoảng thời gian này, tôi có trao đổi kinh 
nghiệm với mấy người bên nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng cùng một số người bạn nghiên cứu 
thêm, chúng tôi phát hiện ra, cái nơi gọi là Bạc Ba La thần miếu này, thật không hề đơn giản 
như chúng ta hằng tưởng tượng đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống trước bàn, nhìn gương mặt già nua đi rõ rết của ông, nói: "Thầy 
giáo, thầy mệt mỏi quá rồi, cứ như vậy sức khỏe không trụ nổi đâu, mà cũng làm tôi thấu áu náu 
trong lòng nữa.” 


Giáo sư Phương Tân dụi dụi dử ở khóe mắt: "Cũng hết cách rồi, Cường Ba ạ, cậu vẫn chưa nắm 
được toàn bộ biến hóa của sự kiện nàu à? " Ông ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói, "Ngải Lực Khắc 
đi rồi, ông ta không chỉ là giáo quan huấn luyện chúng ta, mà còn là thành phần cốt cán cùng cả 
nhóm lên đường; anh ta đi khỏi đây, chứng tỏ cấp trên đã truyền đạt xuống đâu một tín hiệu rồi. 
Thời gian kéo dài quá lâu, sự nhẫn nại của cấp trên cũng có hạn thôi, thứ họ muốn nhìn thấu 
không phải là sự trưởng thành của mấy người chúng ta đây, mà là một thứ có thể khiến người ta 
phấn chấn thực sự, thế nhưng cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ. Vì 
vậy, trước mắt là nguy khốn trùng trùng, phải tận dụng hết mọi thời gian, nhân lúc còn có thể lợi 
dụng được nguồn tư liệu quý giá này, chúng ta cần tranh thủ trao đổi nhiều hơn với đám chuyên 
gia kia, hòng có được những tài liệu muốn có. Những thứ ấu, ở nơi khác chúng ta không thể nào 
tra ra được đâu." 


Trang 604/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đặt tay lên vai giáo sư, gật đầu nói: "Tôi biết, tôi biết, kể từ khi bắt đầu tìm 
kiếm Tử Kù Lân, toàn bộ sự việc đều trở nên phức tạp, hơn nữa lại còn càng ngày càng phức 
tạp hơn. Thế nhưng, chúng ta... vẫn đẻ đang sống khỏe mạnh mà, chẳng phải vậu sao? Vả lại, 
chúng ta cũng đang ngày một tiến gần mục tiêu hơn rồi còn gì." Trải qua một đợt huấn luyện địa 
ngục, khó khăn lắm mới thoát ra được, cuối cùng cũng coi như có một bước tiến mới, tâm trạng 
Trác Mộc Cường Ba đương nhiên là hết sức tốt. 


Giáo sư Phương Tân thầm tán thưởng trong lòng: "Kiên nhẫn bền bỉ, đây mới chính là Cường 
Ba mà tôi biết chứ." Ông mở máy tính ra nói: "Trước mắt, đối với việc nghiên cứu văn hóa 
Mawa, phía nhóm nghiên cứu không có tiến triển gì lớn lắm, dù sao họ cũng là chuyên gia vẻ 
Tạng học chứ không phải chuyên gia về văn minh Maya. Bạn bè tôi giúp liên hệ với một số 
người chuyên nghiên cứu văn hóa Mava, mỗi người đã nhận được một phần của băng video ấy, 
và đều gặp phải trở ngại khi xem những chữ khắc trong hầm mộ. Đầu tiên là văn tự ấu không 
phải là văn tự Mava truyền thống mà đã có một số biến đổi, tệ hơn nữa là, trong số ấy còn xuất 
hiện gần một trăm kú hiệu bọn họ chưa từng trông thấy bao giờ, vì vậy muốn giải dịch ra cũng 
có độ khó nhất định. Có điều, tư liệu hình ảnh tôi chụp lại ở chỗ thạch trận khổng lồ thì đã được 
dịch ra một phần rồi, cậu xem này." 


Trác Mộc Cường Ba nhận lấy phần tư liệu, chỉ thấy trên các kú hiệu chi chít những đoạn chú 
thích, phần văn bản dịch ra ở dưới là: vầng dương đỏ như máu chìm xuống trời Tây, bên trên 
cánh rừng sâu xanh thắm như mực là những áng mây xám xịt, tộc trưởng đã sắp qua đời, ông hạ 
lệnh: "Xây cho ta một căn phòng bằng đá dưới đất sâu, nhỏ thôi nhưng phải kiên cố, mặc cho ta 
chiếc áo lớn tượng trưng cho vương quyền, rồi đặt ta vào đó, giống như ta vẫn sống, chẳng qua 
chỉ là ngủ thiếp một giấc dài mà thôi. Bên cạnh hãy đặt chiếc bát đá, bàn ăn và con dao bằng đá 
lửa, rồi hãy đóng hầm mộ lại theo đúng tập tục của chúng ta, tiếp tục đi con đường của các 
người, mong rằng các người sẽ tìm thấy Thánh thành trong năm katun tới đâu. Ta sẽ mãi ở trên 
bầu trời quan sát các người, vĩnh viễn chúc phúc cho các người. " 


Tất cả đều được làm theo mệnh lệnh của ông. Người ta đào một cái hố lớn, xây một căn nhà đá 
mái tròn dưới đó, bên ngoài nhà đá dựng một tấm bảng đá trên khắc hình chim quyên xanh và 
rất nhiều động vật khác, từ chỗ thấp nhất lên đỉnh, xây thành ba bậc bình đài, mỗi bậc đều có 
cầu thang xoáy xung quanh. Ở giữa gian nhà đá, những bức tường trắng và cây cột được điêu 
khắc tinh tế tỉ mỉ tạo thành một gian phòng đá kín, trên tường có vẽ những sự tích vĩ đại của tộc 
trưởng, người đã lãnh đạo bộ tộc của mình tìm kiếm quê hương mới. Chính nhờ sự anh minh và 
dũng cảm của ông, bộ tộc họ mới được sinh sôi phát triển. Trong gian phòng đá này, mọi người 
trong bộ tộc theo mệnh lệnh cuối cùng của người, mặc cho ông chiếc áo lớn tượng trưng cho 
vương quyền, đặt ông nằm giữa hầm mộ, sau đó cử hành nghi thức cổ xưa rồi đóng cửa hầm mộ 
lại, trên hầm mộ ném cây giáo gãy, cuộn lại và xé rách lá chiến kỳ nổi danh lừng lẫu của ông, để 
tiếng quát mạnh mẽ của tộc trưởng mãi mãi bầu bạn bên người. Sau đó, mọi người san lấp hố, 
xây bên trên một ngôi đền bằng đá, có trụ đá ghi niên kỷ và những bức tường đá trắng sáng 
bóng. Sau khi hoàn tất mọi việc, dân tộc kiên cường bất khuất này lại tiếp tục tiến vào rừng sâu 
thăm thẳm dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh mới... 


Trác Mộc Cường Ba đọc tới đâu, lầm bẩm nói: "Giống như thánh ca của người Kukuer, nhưng lại 
khác với những gì chúng ta nhìn thấu." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "m, đây chỉ là nội dung trên ba cây trụ đá trắng thôi, những nội 
dung khác vẫn đang được gấp rút tiến hành giải mã và dịch ra, tin rằng không lâu nữa sẽ có kết 


Trang 6052.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quả thôi. Còn một thứ nữa, còn nhớ loài động vật trâu không ra trâu lợn không ra lợn mà cậu 
nhìn thấy trong cấm địa Ah Puch không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói ngay: "Đương nhiên là nhớ, hình như không phải động vật ăn thịt đúng 
không? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đối với những nhà nghiên cứu Nam Mỹ, đó đã không còn là bí mật 
nữa rồi. Loài động vật ấy gọi là trâu lợn, từ những năm ba mươi của thế kủ trước đã có người 
phát hiện ra, cũng là một loại động vật mà các nhà khoa học cho rằng đã tuyệt chủng từ bảu 
đến mười ngàn năm trước, cùng thời với voi ma mút, thổ dân bản địa thường săn bắn làm thức 
ăn. Về sau đội khảo sát vào rừng tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì, cho đến nay vẫn còn 
một số nhà động vật học đang tìm kiếm nó đấy." 


Lúc này, Trương Lập mừng vui khấp khởi chạy vào, cuống quớt nói: "Giáo sư, Cường Ba thiếu 
gia, mau ra đâu, giáo quan sắp tuyên bố rồi, tin tức tốt đấy! " 


Mọi người tập trung cả về gian phòng học lớn. Lữ Cánh Nam nói với học viên bằng giọng hòa 
nhã nhất có thể: "Có lẽ trong các bạn cũng có người biết rồi. Mấy hôm trước, đối thủ của chúng 
ta, Ben đã đến Trung Quốc, đồng thời, công an Trung Quốc chúng ta cũng tìm được một tấm 
bản đồ chú thích bằng tiếng Tạng cổ, nói chính xác hơn, đó là một tấm bản đồ hàng hải, sau khi 
được các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu ngày đêm không ngừng tìm hiểu, cuối cùng chúng 
ta đã phát hiện ra được vấn đề quan trọng nhất." 


Lữ Cánh Nam dừng lời, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp bên dưới, lại tiếp tục nói: "Nếu kết quả 
của nhóm nghiên cứu là chính xác, thì tấm bản đồ đó là do vị sứ giả có nhiệm vụ mang Tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ chôn giấu, trong thời gian ở Mava, dựa vào trí nhớ 
siêu phàm của mình vẽ nên con đường ông đã đi qua. Vị sứ giả ấy thuở sinh tiền ắt hắn là một vị 
trí giả, ông đã vẽ bản đồ của vùng Tâu Tạng-Vệ hết sức tường tận rạch ròi, mặc dù không thể so 
với bản đồ ngày nay, nhưng cũng đủ cho chúng ta hiểu được đại khái. Còn hình dạng của các 
quốc gia châu Á khác và châu Mỹ thì lại hết sức cổ quái, làm các chuyên gia của chúng ta phải 
vắt hết tâm tư mới nhận ra rằng, đây là hình tượng của hai châu lục lớn này trong mắt người 
xưa. Nhưng nếu những suy đoán về tấm bản đồ hàng hải này là đúng, thì các địa điểm quan 
trọng chú thích trên đó lại khiến người ta thật không sao hiểu nổi. Kết hợp với rất nhiều tư liệu 
khác, nhóm nghiên cứu của chúng ta đưa ra kết luận rằng, vị sứ giả kia sau khi đến Bạch thành 
lo rằng mình không thể trở về Tây Tạng lấu thành vật khác đi, nên đã dùng trí tuệ của mình vẽ 
nên tấm bản đồ này. Chắc ông ta giao cho người mình tin cậy nhất trong Bạch thành, sau đó 
mới trở về Tâu Tạng, nhất định đã dặn dò người ở lại rằng, bao nhiêu năm sau đó, nếu có đủ 
năng lực, hãy đến Tây Tạng xem thử những thứ này thứ kia có còn ở đấy hay không, nếu không 
còn thì phải làm thế nào. Trong đó có ba nơi cực kỳ quan trọng, sau nhiều tranh luận, chúng tôi 
cho rằng, một là di chỉ Cổ Cách ở khu vực A Lụ hiện nay, một là quần thể cổ mộ ở huyện Lạp 
Tư, khu vực Xigaze ngày nay, còn nơi cuối cùng, thì nằm ở Mặc Thoát, khu vực Lâm Chi ngàu 
naU. ` 

"Gì hả? " Cặp mắt Trác Mộc Cường Ba như muốn lồi hắn ra ngoài, gã kinh ngạc thốt lên, "Vậu 
chẳng phải là đánh dấu cả ba vùng Tạng-Vệ vào rồi hay sao? " Khu vực A Lý nằm ở phía Tây 
đất Tạng, trên biên giới Trung-Ấn, Xiaze thì ở miền Trung Tây Tạng, còn Lam Chỉ thì ở phía 
Đông, như vậy, phạm vi đánh dấu của tấm bản đồ này đã bao trùm cả Tây Tạng mấy ngàn cây 
số vuông rồi. 


Trang 606/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương cũng nói: "Nhưng vị sứ giả năm ấy chẳng phải đã bình an trở về rồi hay sao? Vậu 
chắc ông ta đã mang đi những tín vật còn lại rồi, cho dù không phải ông ta, thì những nhà thám 
hiểm trước chúng ta có lẽ cũng mang đi mất rồi. Chúng ta còn đi..." 


Lữ Cánh Nam ngắt lời: "Đúng vậy, trong Cổ Cách kim thư chép là vị sứ giả kia có trở về thật, 
nhưng sau hi trở về lại không hể rời khỏi Cổ Cách, hơn nữa chẳng bao lâu sau thì đã qua đời, 
sách chép rằng u uất bi thương mà chết. Vì vậu, có thể đoán rằng ông ta vẫn chưa kịp đến 
những nơi khác. Có điều, chúng ta không còn thời gian nữa rồi, đám người của Ben đã xuất 
phát trước chúng ta mấy ngày, mặc dù những người chuyên trách theo sát chúng cho rằng tên 
Ben đó đã biến mất ở khu vực Khả Khả Tây Lý, song chúng tôi nghi ngờ đó chỉ là trò che mắt 
thôi, vì vậu, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên đường. Mặc dù không có chú thích nào chỉ ra 
ba nơi ấy có những gì, nhưng dựa trên những tư liệu khác của chúng ta đã có, các chuyên gia 
suy đoán đó có lẽ là một tấm bản đồ vẽ trên da sói." 


Trương Lập thắc mắc: "Nhưng tấm bản đồ ấy chẳng phải là đã bị người ta lấu đi rồi hay sao? " 


Lữ Cánh Nam cười cười: "Đúng thế, có một tấm bản đồ đã bị người ta lấy đi, nhưng ai có thể 
khẳng định rằng chỉ có một tấm bản đồ thôi chứ. Vị quốc vương năm đó, đến cả Tòa thành được 
ánh sáng tỏa chiếu còn phục chế được, vậy thì... tại sao không thể có hai tấm bản đồ chứ? Còn 
nữa, những người có tấm bản đô kia, cho đến nay vẫn chưa thể tìm được Bạc Ba La thần miếu, 
tấm bản đồ bị lấy đi ấy là thật hay giả, giờ cũng chưa thể xác định được. Tóm lại, chúng ta 
không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào, hơn nữa, đây còn là đầu mối có thế khiến đối thủ của 
chúng ta hết sức hứng thú nữal ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy nên chúng tôi phải lập tức đi luyện tập, phải vậy không giáo 
quan? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Đợi chút đã, hôm nay gọi mọi người đến đây chính là vì còn có bài học 
mới nữa. Có câu, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, lần này chúng ta lên đường chỉ sợ 
sẽ phải đối mặt với quân đội đặc chủng chính quy của nước ngoài, mặc dù không biết đối 
phương có thể mang vũ khí vào lãnh thổ Trung Quốc hay không, nhưng tôi vẫn phải nói cho 
mọi người biết về một số vũ khí loại mới mà bọn họ sử dụng." 


Rèm cửa đều hạ xuống, đèn phòng tắt hết, trên màn hình máy chiếu, bọn Trác Mộc Cường Ba 
lần lượt tìm hiểu các loại vũ khí mà đối thủ sử dụng. Ngoài các loại vũ khí thông thường của lính 
đặc chủng, còn có những loại vũ khí hoàn toàn mới mà mấy người nhóm Trác Mộc Cường Ba 
chưa từng thấy bao giờ, bao gốm súng lắp ống kính camera có thể xoay ngoặt, còn có một loại 
lựu đạn sáng khiến người ta cũng lúc mất cả thị giác lẫn thính giác, thuốc nổ hẹn giờ dạng dính 
hình cúc áo, một loại thuốc giảm đau tác động đến trung khu thần kinh, khiến người ta dù tổn 
thương đến vỡ xương gãy xương cũng không hề thấy đau đớn... Loạt vũ khí mới đó khiến bọn 
Trác Mộc Cường Ba hoa hết cả mắt, càng nghe lại càng thấy rợn người, nói thế nào cũng thấu 
giống như mình sắp đi đánh trận... 


Thời gian không còn nhiều, chỉ có một ngày để thu thập tư liệu, ngày thứ hai cả nhóm đã sắp 
xếp hành trang lên đường, đích đến của họ lần này là... Mặc Thoát! 


Vùng đất bí mật cuối cùng 


Mặc Thoát, ở triển Nam dãy Himalaua, tiếp giáp với Ấn Độ, dịch nghĩa ra là "đóa sen bí ấn", từ 


Trang 607/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Mặc Thoát" trong tiếng Tạng được dùng để chỉ hoa. Nơi này là huyện duy nhất trong toàn quốc 
không thông với đường quốc lộ, gọi là "hòn đảo cô độc trên cao nguyên”, địa thế Nam thấp Bắc 
cao, diện tích khoảng ba mươi ngàn kilomet vuông, thuộc vùng lòng chảo hạ du sông Nhã Lỗ 
Tạng Bố, độ cao trung bình một ngàn mét so với mực nước biển. Mặc Thoát nằm trên vùng đứt 
gãu Himalaya và vùng đứt gãu Mặc Thoát, hoạt động địa chất rất phức tạp, thường xuyên xảy ra 
động đất, sụt lở, đất đá trôi, cộng thêm khí hậu ẩm thấp nhiều mưa. Chính phủ cũng từng đầu tư 
một khoản tiền lớn để xâu đường, song gần như không thấy hiệu quả gì. Tương truyền, chính A 
Quờnh Kết Ba bảo hộ cho thánh địa cuối cùng của Tạng giáo nguyên thủy này, không để người 
khác xâm hại; cũng có người nói đây là kết quả năm xưa A Quònh Kết Ba đấu ghép với Liên 
Hoa Sinh đại sư, khiến nơi này núi cao lởm chổm, khe núi sâu dài, lấy sông Nhã Lỗ Tạng Bố 
làm ranh giới, vạch ra một quan ải thiên nhiên hiểm trở khó thể vượt qua.. 


Vùng đất núi non bao bọc, lúc nào cũng có nước chảy qua này được các tôn giáo trên đất Tạng 
coi là thánh địa, Phật giáo cũng vậy, mà các tôn giáo khác cũng vậy. Vì có đại hiệp cốc 4 Nhã 
Lỗ Tạng Bố, đặc trưng của vùng này chính là "một núi bốn mùa, mười dặm khác thời tiết"; đứng 
ở chân nứi cao mấy trăm mét so với mực nước biển, sẽ được hưởng khí hậu cũng như cảnh sắc 
của vùng á nhiệt đời, nhưng khi tốn nửa ngày thời gian trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn mét, khí 
hậu đã chuyển sang thành khí hậu địa cực rồi. 


Di tích sông băng cổ nơi này khá phổ biến. Từ sông băng cổ đến lòng chảo sông hiện đại, địa 
hình đã chuyển từ khe hình chữ "U" tương đối rộng rãi thành khe hẹp và sâu hình chữ "V", sức 
ăn mòn của dòng chảy cực lớn, thường hình thành nên những “khe trong khe”, độ cao chênh 
lệch lên tới 7.000 mét. Mặc Thoát dựa vào khe núi Nam Ca Ba Ngõa cao 7.766 mét so với mực 
nước biển, bên cạnh là ngọn Gia La Bạch Lũy cao 7.151 mét, vùng đất thấp nhất trong huyện 
cũng cao 750 mét so với mực nước biển, giữa hai khe có sông treo, và các thác nước lớn nhỏ 
nối liền, tạo nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ của thiên nhiên. 


Mặc Thoát ban đầu gọi là "Lạc Du”, tức là nơi người Lạc Ba sinh sống, về sau các dân tộc hau 
quần tộc Môn Ba, Hạ Nhĩ Ba, Tạng, Tranh cũng chuyển đến, từ đó đến nay vẫn sống tự túc tự 
cấp, phương thức sản xuất và phong tục rất độc đáo. Vì đường đi gồ ghê khúc khuu, những dân 
tộc này đã quen với cách sống "lên núi giữa ngàn mây, xuống núi ra bờ sông, nói phải nghe ra 
tiếng, đi đường phải một ngày" rồi. 


Ở dải đất sâu trong trung tâm, nguy hiểm nhất đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, chính là 
đoạn sông dài gần trăm cây số từ Bạch Mã Cầu Hùng đi xuống, khe núi sâu thẳm u tối, nước 
chảy cuồn cuộn, đến giờ vẫn chưa ai có thể đi qua được. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm ấu, 
nên nơi này được gọi là "vùng đất bí mật cuối cùng của nhân loại". Theo sự chỉ dẫn của tấm bản 
đồ kia, bọn Trác Mộc Cường Ba, đang chuẩn bị đến chính nơi đó thử vận mau. 


“Tại sao chúng ta lại chọn Mặc Thoát vậy? " 


"Bởi vì nơi đó là có khả năng tìm thấy nhất. Cậu nghĩ xem, năm 198B, sau khi nhà nước thành 
lập đội khảo cổ chuyên trách khảo sát, di chỉ Cổ Cách đã được xếp hạng di tích được bảo hộ, 
nếu trong đó có thứ gì thì cũng đã bị khai quật lên hết cả rồi. Hơn nữa lối vào đánh dấu trên bản 
đồ cách di chỉ Cổ Cách ngày nay tới mấy chục cây số, chỉ e vị trí không được chính xác cho lắm. 
Còn quần thể mộ cổ La Tư bây giờ cũng được liệt vào hàng văn vật quốc gia, chúng ta có đi 
chắc cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Chỉ có Mặc Thoát, đến năm 1993 mới lần đầu tiên 
thông đường, nhưng chưa được nửa năm đã sụt lở nên không thể sử dụng, cho đến nay, những 


Trang 608/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người từng đi Mặc Thoát và người từ Mặc Thoát trở ra đều có thể dùng đầu ngón tay là đã đếm 
hết, mà quan trọng hơn cả là... thực ra nơi đó, có mối liên hệ rất lớn với Bạc Ba La thần miếu 
mà chúng ta đang tìm kiếm." 


"Quan hệ rất lớn? "” 


"Đúng vậy, Mặc Thoát núi non trùng điệp, riêng thần sơn với thánh đồ đã có mấy chục chỗ, mặc 
dù không thông với đường quốc lộ, nhưng nơi này không chỉ là thánh địa của Phật giáo, mà còn 
là thánh địa và nơi khởi nguồn của Tạng giáo nguyên thủy và Bản giáo cổ nữa. Đến ngày na ở 
đó vẫn còn tín đồ Bản giáo, lưu truyền rất nhiều câu chuyện đại tôn sư của Bản giáo và đại tôn 
sư Phật giáo đấu phép. Mà Bạc Ba La thần miếu chúng ta đang tìm kiếm dường như có liên hệ 
rất sâu xa với Bản giáo thì phải." 

"Gì cơ? Có liên hệ rất sâu xa với Bản giáo? Chẳng phải đó là nơi các tăng lữ dời đến trong thời 
kỳ diệt Phật hay sao? ” 


"Không sai, nhưng dựa trên những tư liệu chúng ta có, vì khi ấu đang nổi lên làn sóng diệt Phật, 
tất cả các tăng lữ Phật giáo đều gặp nạn, bọn họ cần nhờ đến lực lượng của các tôn giáo khác để 
hoàn thành nhiệm vụ che giấu và vận chuuển một lượng lớn các vật phẩm. Mà trong thời kỳ ấu, 
sợ rằng cũng chỉ có các tín đồ Bản giáo là chấp nhận bỏ qua hiểm khích trong quá khứ thôi. 
Hơn nữa, như vị sứ giả mang tín vật kia, bản thân cũng chính là một giáo đồ Bản giáo thì phải." 


"À, tôi nhớ ra rồi, không phải đại sư đã nói, cái huyết trì còn nguyên dạng đầu tiên được khai 
quật ở Mặc Thoát hay sao, nói như vậy thì đúng là có quan hệ rất lớn với nơi này rồi. Huyết trì 
có phải dụng cụ tế lễ của Bản giáo không? " 


"Cũng chưa chắc, khi Phật giáo dần dẫn đi sâu vào lòng người, có rất nhiều tín ngưỡng nguyên 
thủy đã bị nó đồng hóa, mà ban đầu vùng Tây Tạng này rốt cuộc có bao nhiêu tôn giáo, đến giờ 
cũng không ai nói chắc được. Lấy Mật giáo của chúng tôi làm ví dụ nhé, tương truyền trước đâu 
Mật giáo cũng không phải một nhánh của Phật giáo, mà là một tôn giáo hoàn toàn độc lập, 
nhưng bây giờ, chúng tôi và Tạng truyền Phật giáo đã dung hợp lại thành một và không thể tách 
rỜi rỒi. 


"Sao chúng ta không chia tổ ra? Như vậy có thể cùng lúc tìm ở hai nơi khác nhau, nói không 
chừng còn phát hiện ra điều gì đó trước tên Ben kia ấy." 


"Không được, chúng tôi đã suy tính rất kỹ về vấn đề này. Nếu không có đối thủ nào, chúng ta tất 
nhiên có thể chia làm hai tổ lên đường, nhưng tên Ben Merkin kia quả thực là ghê gớm, trước 
khi chúng ta làm rõ gốc gác của bọn chúng, cần phải hợp lại mới đối kháng được. Hơn nữa, lần 
này cứ coi như là kỳ sát hạch nhóm cuối cùng đi, tôi lần đầu tiên dẫn mọi người lên đường, một 
là có thể quan sát hiệu quả huấn luyện của mọi người, hai là đồng thời cũng có thể sửa chữa 
những sai sót lệch lạc cho từng người nữa." 


"A, không biết lần nàu đến Mặc Thoát có kinh khủng như rừng rậm châu Mỹ không nhỉ? " 


"Tuyệt đối là không, có mấy tuyến đường khác nhau để đi Mặc Thoát, trong đó lộ tuyến truyền 
thống là từ huyện Mê Lâm - Đa Hùng Lạp - Nã Cách - Hãn Mật - Mã Ni Ông - Bối Đăng, lộ 
tuyến của chúng ta là từ huyện Mê Lâm, qua Đại Độ Ca, Cách Ca, sau đó tới Gia Lạp, đi dọc 
dòng sông tiến vào đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Vì từ Gia Lạp trở đi là khu vực không 


Trang 609/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người, đi dọc theo bờ sông đại khái mất khoảng hai, ba ngày là tới được Bạch Mã Cầu Hùng. 
Chúng ta đi nhanh, có lẽ chỉ cần hai ngày là đến rồi. Có thể đảm bảo, đây là một con đường hết 
sức an toàn! ” 


"Chậc, sao tôi nghe trong ngữ điệu như có sự uy hiếp thì phải? " 
"Suụt... nhỏ thôi, tai giáo quan thính lắm đấy." 


Cả đoàn người rì rẫm nói chuyện, cùng xuất phát tiến về hướng vùng đất bí mật cuối cùng của 
nhân loại. Vừa tới bờ sông, các thành viên tron đội đều ngớ mặt ra. Con đường nhỏ mà Lữ 
Cánh Nam bảo là cực kỳ an toàn ấy, hóa ra chỉ là một dải hẹp chìa ra lơ lửng trên vách núi, rộng 
chưa đến một thước, so với sạn đạo vào đất Ba Thục thời cổ còn hẹp hơn nhiều, vách đá thì 
trơn nhắn như bị một đường búa xẻ ra, bên dưới là sông Nhã Lỗ Tạng Bố cuồn cuộn sóng cồn, 
tiếng sóng vang động như sấm. Con đường nhỏ lơ lửng này không cao lắm, cách sông Nhã Lỗ 
Tạng Bố chừng ba tới năm trăm mét, nếu lỡ rơi xuống có bị lộn nhào mấy vòng trên không 
cũng vẫn kịp hô gọi cứu mạng, có điều muốn leo trở lên thì e không dễ dàng gì cho lắm. 


Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ực, nghẹn lời lầm bẩm: "Đây chính là cực kỳ an toàn 
à!”" 


Trương Lập làm bộ khoa trương, ấn hai tay lên ngực nói: "Tôi mắc chứng sợ độ cao rất nặng, 
Cường Ba thiếu gia có thể làm chứng. Giáo quan, chúng ta là đội khảo sát cấp quốc gia cơ mà, 
tại sao không phái một chiếc trực thăng..." Lữ Cánh Nam lừ mắt nhìn qua, Trương Lập vội vàng 
nói: "Ờ hớ, tôi nói... nói là... cái kia... kia..., tôi đang nói gì ấy nhỉ? " Anh chàng đánh mắt sang 
hỏi Nhạc Dương. 


Lữ Cánh Nam đáp: "Không được, dòng xoáy không khí trong hiệp cốc rất mạnh, trực thăng 
không thể tác nghiệp ở độ cao thấp được. Chứng sợ độ cao hả? Lúc huấn luyện sao không thấu 
cậu sợ độ cao? ” 


Nhạc Dương đầu óc linh hoạt, liền phát biểu ý kiến khác: "Có thể nhảy dù mà.” 


Trương Lập cũng thế thọt nói: "Lúc huấn luyện chỉ cao có mấy chục mét, sao mà so với chỗ nàu 
được.” 


Lữ Cánh Nam nói: "Các cậu tưởng tôi chưa nghĩ đến sao? Sử dụng phương tiện giao thông đúng 
là có thể tiết kiệm được thời gian, nhưng các cậu có thử nghĩ chưa, trực thăng là mục tiêu lớn 
thế nào, nếu bọn chúng cũng ở gần đấy hơn nữa lại có vũ khí... nhớ cho kỹ, không được có bất 
cứ sai sót nào. Kể từ bây giờ, chúng ta phải giữ tốc độ mỗi ngày đi một trăm cây số, trong hai 
ngày sẽ đến được Bạch Mã Cầu Hùng. Ở đó có đường lớn, có thể vượt sông, sau đó chúng ta sẽ 
đi thẳng tới đích đến của lần này, một nơi tên gọi là Lạp Mẫu Bạc Quả." 


Trác Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn Ba Tang, thấy anh ta vẫn lạnh lùng như trước, không để lộ 
chút cảm xúc gì ra mặt. 


Đi trên con đường nhỏ lơ lửng nơi vách núi, mặc dù đều trải qua huấn luyện đặc biệt, mọi người 
vẫn hết sức cần thận, dù sao thì bên dưới cũng là dòng sông cuồn cuộn sóng, rơi xuống tuyệt đối 
không phải trò đùa. Đi được chừng mười dặm, Lữ Cánh Nam ởi đầu tiên đột nhiên chậm lại, cả 
đoàn cũng cùng lúc dừng lại theo, mọi người nhất loạt trụ vững thân hình. Chỉ riêng một động 
tác dừng lại đơn giản thế này thôi, cũng đã phải trải qua nhiều lần tập luyện mới đạt tới mức 


Trang 610⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đồng điệu nhịp nhàng thế này, bằng không đang ởi với tốc độ cao, phía trước bất ngờ xuất hiện 
đoạn gãy đứt, nếu người phía sau không kịp dừng bước, khẽ huých vào người đi trước một cái, 
người phía trước rất có thể sẽ rơi xuống. Mà ở trên vách núi nhô ra rộng chưa đầy một mét nàu, 
hai người đụng vào nhau, nguy cơ cả hai cùng rơi xuống là rất lớn. 


Lữ Cánh Nam dẫn đầu, lạt ma Á La đi sau cùng đoạn hậu. Nhân lúc dừng lại, Trương Lập đi ở 
giữa hỏi Nhạc Dương đứng trước mình: "Sao thế hả? " 


Đường Mẫn đứng trước Nhạc Dương nói: "Đất sụt." 


Mặc dù Trác Mộc Cường Ba đứng giữa, nhưng thân hình cao lớn, chỉ lờ mờ trông thấy đoạn 
đường hẹp phía trước bị bùn đất ở trên sụt xuống lấp mất, phần nhô ra trên vách đá chỉ rộng 
bằng lòng bàn tau. Đoạn đường hẹp không đủ chỗ đặt chân này dài tới mười bảy mười tám mét, 
Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, rồi đặt ba lô xuống, ép lưng sát vào vách đá, hai chân giạng ra 
hình chữ bát, hai tau bám ngược vào đá, nhích người qua từng bước một. Đi qua đoạn ấy, cánh 
tau liền vung lên kéo chiếc ba lô qua, thì ra từ nãu cô đã quấn sợi dây thép mảnh trên cổ tau vào 
quai lô rồi. Mọi người liền làm theo cách đó, từng người đều đi qua được. Tới lượt Trác Mộc 
Cường Ba, gã hít sâu một hơi, áp lưng vào vách đá, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấu 
phía đối diện hiệp cốc núi xanh mơn mởn, lũ chim bay lượn trên cao, nghe thấy tiếng nước chảy 
ầm ầm, khoảng cách có mười mấy mét mà gã dù được huấn luyện đặc biệt rồi cũng mất gần hai 
phút mới qua được. Dọc đường cũng hơi thấy nền đá dưới chân lơi ra, tựa hồ như có đá vụn rơi 
xuống lả tả, có điều cuối cùng cũng qua được bình an. 


Người cuối cùng là lạt ma Á La nghệ cao gan lớn, không cần cởi ba lô, mà xoay người úp mặt 
vào vách đá, ba lô lơ lửng giữa không trung. Trác Mộc Cường Ba biết rõ, đi qua như vậy, trọng 
tâm hoàn toàn lệch về phía ngoài vách đá, bản thân gã tự nhủ mình không có bản lĩnh ấy. Gã 
đang nghĩ ngợi, bỗng thấy đá dưới chân lạt ma Á La sụt, cả người ông đã thụt hẳn xuống, trái 
tim gã như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực. Chợt thấy ông vươn tay ấn vào một kẽ nứt cạnh 
đó, cả người bốc hắn lên cao, tựa như cánh ưng chao liệng. Lúc đó gã ngước lên nhìn lại, vị sư 
già đã đứng vững vàng phía bên này đoạn đường hẹp ấy rồi. 


Nhạc Dương gần như không hiểu nổi, người bộ tộc Môn Ba làm sao mà ởi đi lại lại trên con 
đường này được. Có điều anh chàng cũng biết, người đi được trên con đường này quả thực là ít 
càng thêm ít, ở đâu mười mấy hai mươi ngày không thấy bóng người cũng là chuyện hết sức 
bình thường. 


Cùng lúc ấu, Merkin dẫn theo một đám người đang ở trong gian đại sảnh màu vàng rộng lớn. 
Bọn họ cắm những ống phun lửa nhỏ vào bốn bức tường, sau đó đứng ngắm nghía gian đại điện 
rộng rãi. Merkin mặc bộ rằn ri của lục quân Anh quốc, chiếc thắt lưng bản lớn bó chặt làm thân 
hình khôi vĩ của y thêm phần cao lớn mạnh mẽ. Soares vẫn mặc chiếc áo xám trông như thầy 
mo, chỉ đệ lộ ra nửa gương mặt quỷ trông chẳng khác nào quả quứt nát nhừ. 


Một người thân hình gầy gò nhỏ bé dùng thứ tiếng từa tựa như tiếng Tạng cổ nói: "Xin Thánh sứ 
đi theo tôi, bên này có lẽ có thứ các vị muốn tìm." Soares đưa mắt nhìn Merkin, khóe miệng 
nhếch lên tựa hồ như cười mà không phải cười. Merkin bừng bừng nổi giận, nhấc cái người nhỏ 
bé cao chưa tới mét rưỡi kia lắc mạnh: “Ta đã bảo với ngươi rồi, ở bên ngoài không cần gọi ta là 
Thánh sứ thánh siếc gì cả! Ngươi không hiểu à! " 


Người nhỏ bé kia không phản kháng, vẫn gượng cười nói: "Vâng, Thánh sứ đại nhân." 


Trang 611⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin chán nản thở dài, đành dặn dò đám thủ hạ canh gác cẩn thận, rồi cùng Soares theo 
chân người nhỏ con kia đi qua cánh cửa đá khổng lồ, xuống những bậc thang rộng tới một gian 
phòng giống như gian thờ Phật. Giữa căn phòng đặt một cái đài cao hình tròn có hàng lan can 
gỗ mục nát, trên đài đặt một pho tượng đá lớn tạc hình hai người đứng ôm chặt nhau. Merkin 
không khỏi bật lên tiếng cười lạnh lẽo: "Hoan Hi Phật, giáo phái này thờ toàn tà Phật hả, hừ... 
lý thú lắm." 


Soares nói: "Chỗ này còn tà dị hơn những gì chúng ta tưởng tượng nữa, cả tôi và anh đều không 
hề biết gì về giáo phái nguyên thủy này. Chẳng hạn những thứ động vật bọn họ đặt trong các vò 
vại kia cả tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, hình như vừa giống cá, lại vừa như động vật có vú. 
Còn các thi thể bên ngoài kia nữa, ở đâu e là còn tà quái hơn địa cung Ah Puch nhiều." 


Người đàn ông nhỏ bé kia dường như vừa hoàn thành việc gì đó, quay sang cung kính nói với 
Merkin: "Thánh sứ, mời ngài xem..." Chỉ nghe "rằm" một tiếng, bức tượng đá khổng lỗ không 
ngờ đã tách rai 


Buổi sáng đi được ba mươi kilomet, dọc đường gặp phải sáu chỗ đất sụt, có nơi thậm chí hoàn 
toàn không thể đi được, chỉ còn cách bám vào vách đá trèo qua. Lữ Cánh Nam nói, có thể trận 
mưa lớn ba ngày trước chính là nguyên nhân gây nên sụp lở đất trên phạm vi lớn. Buổi trưa, họ 
tìm thấy một chỗ tương đối rộng rãi, vách đá lõm vào trong một chút, hình thành nên một hang 
động bán thiên nhiên, liền dừng lại chuẩn bị dùng bữa. Cũng may là dọc đường còn có một số 
hang hốc nhân tạo này nên người đi đường mới có một số chỗ nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam đột 
nhiên nói: "Giáo sư, đại sư, mọi người xem ở trong nàu... 


Trác Mộc Cường Ba cũng hen vào, chỉ thấy dưới đất có một mầu thuốc, màu sắc phai hết, cách 
đó không xa còn có hai mẩu nữa, những chỗ khác cũng có vài thứ linh tinh. Giáo sư Phương 


^#+ TƯ 


Tân nói: "Xem ra, bọn chúng đã qua đây rồi, giờ đang ở ngay phía trước chúng ta thôi. 
Lạt ma Á La gật đầu: "Đúng thế, dân Tạng không hút thứ thuốc này." 


Lữ Cánh Nam nhìn mặt đất khô ráo, nói: "Đầu mẩu thuốc này chưa bị ngâm nước thì không mất 
màu đên mức này đâu, ít nhất chúng cũng đi qua đây từ ba hôm trước rồi." Nói đoạn, cô xoay 
người lại, “An nhanh lên, ăn xong chúng ta còn phải lên đường cho sớm.” 


Lạt ma Ä La lắc đầu: "Chỉ e đã muộn mất rồi." 


Lữ Cánh Nam nói: "Dù thế nào, chúng ta cũng phải đến xem thử một phen, hơn nữa..." cô 
ngắng đầu lên, "chỉ có hai ngày tới đây trời mới không mưa, nếu sau hai ngàu mà vẫn chưa qua 
được đoạn đường trên vách núi này, muốn tiến lên lại càng khó khăn hơn gấp bội đấu." 


Sau đó đoàn người lại phát hiện ra nhiều bao bì thực phẩm vương vãi bên đường, mỗi thứ dường 
như đều cố tình chọc vào mắt bọn họ, khiến ai nấu càng thêm nôn nóng hơn. Qua các dấu vết 
đối phương để lại, có thể phán đoán sơ bộ như sau, nhân số của chúng khoảng từ mười đến hai 
mươi người, đều được huấn luyện kỹ càng. Ở những chỗ đất sụt sau cơn mưa ba hôm trước, còn 
phát hiện dấu vết sử dụng đỉnh tán và dây trượt. Ngoài ra đám người này thích dùng các đồ ăn 
có nhiệt lượng cao, có lẽ là đến từ một vùng đất lạnh lẽo. Thói quen thường ngày của chúng rất 
tệ, túi bọc đều bị xé rách toang, đầu mẩu thuốc vứt lung tung, đại tiểu tiện bừa bãi, lại còn hút cả 
thuốc phiện nữa. Lữ Cánh Nam cho rằng, những thói quen này rất giống của đám lính đánh 


Trang 612/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thuê. Vì giờ phút nào cũng phải lượn lờ qua mặt tử thần, nên tính tình chúng hầu hết đều hết 
sức lưu manh. Còn có một số dấu vết chỉ ra rằng, thân hình bọn chúng không cao lớn lắm - đây 
là một điểm không khỏi khiến người ta phải sinh nghị. 


Thấy Lữ Cánh Nam phân tích hết sức rõ ràng, Trác Mộc Cường Ba dần dần cũng lĩnh hội được 
một số cách tư duy của Lữ Cánh Nam. Cả đoàn người cứ hành quân như vậy, cũng phải tới 
hoàng hôn ngày thứ ba mới đến được con đường lớn mà Lữ Cánh Nam nói ban đầu. 


Nhạc Dương là người đầu tiên kêu ca: "Giáo quan à, cô có thể dùng con mắt của người bình 
thường mà nói với chúng tôi, con đường này rốt cuộc là thế nào không? Đừng có dùng con mắt 
của cô nhìn vấn đề có được không hả, cái này... cái nàu mà gọi là đường lớn ư? Rõ ràng là dâu 
trượt Đại Lưu Tố mà." 


Đại Lưu Tố là một điểm đặc sắc của đại hiệp cốc sông Nhã Lỗ Tạng Bố, cũng là con đường duụ 
nhất để người các bộ tộc như Môn Ba, Lạc Ba vào ra Mặc Thoát, là một sợi dây sắt to như cột 
đèn dài mấy trăm mét, vắt ngang hai bên vách núi. Khi trượt qua, người bản địa sử dụng giá gỗ 
tự chế gá lên xích sắt, rồi quấn một sợi thừng ở eo hông, sau đó buộc chặt hai đầu giá gỗ, hai 
chân giơ lên cao, kẹp hờ vào dây xích, rồi thuận theo độ cong của xích sắt mà trượt xuống, khi 
trượt tới mấy chục mét cuối cùng, phải dùng cả tay lẫn chân để bám leo lên. 


Nếu không đủ kỹ thuật và tài nghệ, lúc sắp đến bờ bên kia không kịp thời bám lấy dây xích, sẽ bị 
trượt ngược trở lại, cuối cùng lơ lửng ở chính giữa dây xích, bên dưới mấy trăm mét là dòng Nhã 
Lỗ Tạng Bố sóng cuộn ầm ầm như sấm động, giữa hiệp cốc lại thường có gió buốt thổi qua, 
nghe nói mùi vị ấu thật vô cùng khó chịu, đã từng có trường hợp bị hãi hùng mà mắc phải bệnh 
thần kinh. Khi ấu, cách duy nhất chính là có người giỏi kỹ thuật trượt qua, đấu người phía trước 
sang bờ đối diện, ngoài ra số người ở trên xích sắt cùng một lúc không thể quá nhiều, một là 
đụng chạm vào nhau sẽ cực kỳ nguy hiểm, hai là dâu xích cũng không thể chịu được trọng lượng 
quá lớn, có thể đứt đoạn. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba sử dụng bánh xe trượt, tốc độ di chuyển lớn hơn giá gỗ nhiều lần, hơn 
nữa chỉ cần leo lên là có thể trượt đi ngay, có điều đến đoạn cuối cùng thì vẫn phải dùng cả tau 
lẫn chân bò lên. 


Mấy người đi trước đều đã an toàn sang bờ bên kia, riêng Đường Mẫn bỗng dưng sợ hãi. Trác 
Mộc Cường Ba khuyên mấy lần, nhưng cô vẫn không dám treo mình lên. Không còn cách nào 
khác, gã đành để những người khác qua trước, cuối cùng chỉ còn lại hai người, gã và Đường 
Mẫn, phải cổ vũ mãi, cuối cùng Đường Mẫn mới chịu đồng ú thử một lần. 

Ở đầu bên kia, Lữ Cánh Nam hỏi: "Đường Mẫn sợ dây thừng hả? " 

Giáo sư Phương Tân nói: "Ứm, lúc leo lưới thì không sợ, nhưng lúc trượt dây hình như hơi sợ 
một chút, có điều chưa lần nào sợ đến mức này cả, mỗi lần cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm 


Hj 


vụ. 


Lữ Cánh Nam nắm sợi xích trong tay, trằm ngâm giây lát rồi nói: "Có thể cô ấy từng bị rắn cắn. 
Trương Lập, Nhạc Dương, hai người lại gần đâu một chút, đợi lát nữa nếu cô ấy không trèo lên 
được thì giúp một tau kéo lên." 


Trương Lập và Nhạc Dương chia nhau đứng hai bên dây xích. Chỉ thấy Đường Mẫn cắn môi 


Trang 613/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trượt qua, vừa tới đầu bên này, thân hình dừng sững lại, đáng lẽ phải lập tức kẹp chặt hai chân, 
đồng thời dùng cả hai tay ôm lấu dây xích leo lên, nhưng không hiểu tại sao, tau Đường Mẫn vẫn 
nắm chặt lấy bánh xe trượt, không dám ôm lấy xích sắt. Trương Lập vội hét lớn: "Bám lấy xích 
sắt, bám lấy xích sắt đil " Đồng thời cùng Nhạc Dương tiến lên trước một bước, đến sát mép 
vách đá, chuẩn bị tóm lấy chân Đường Mẫn kéo lên. 


Lúc nàu, Đường Mẫn đột nhiên trượt ngược về phía sau, Trương Lập và Nhạc Dương đều không 
kịp tóm lấy, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Đường Mẫn trượt đi càng lúc càng xa, kế đó trượt đi trượt lại 
trên dây xích mấy lượt, cuối cùng dừng lại ở chính giữa sợi xích sắt. 


Lữ Cánh Nam nói: "Cô ấy không qua được rồi, lúc huấn luyện sao không phát hiện ra vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Có lẽ khi huấn luyện làm tương đối ít, dù sao trượt dâu cũng là một hạng mục 
rất đơn giản, hơn nữa bên dưới bãi huấn luyện là cát, hoàn cảnh không giống như bây giờ." 


"Hình như cô ấy không chịu được nữa rồi! " Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên, chỉ 
thấy hai chân Đường Mẫn không hiểu tại sao đột nhiên tuột ra, cả người lơ lửng trên sợi xích sắt, 
hơn nữa, còn đung đưa dữ dội giữa không trungl 


"Không xong rồi, có âm phong! " Đôi lông mày lá liễu của Lữ Cánh Nam nhướng lên, lắm bẩm 
nói, "Đành xem có qua nổi cửa ải nàu không vậu." 


Thụ táng 


Khu vực không người trên hoang mạc, phóng mắt nhìn ra chỉ thấu một dải cát dài tít tắp, tháp 
cao san sát, gió thổi đá chạy, một đoàn người xếp hàng một, trông tựa như một con sâu dài 
nhiều chân lặc lè bò trên cao nguyên hoàng thổ. Leo lên ngọn đồi cao nhất khu vực, bốn ngàn 
mét so với mực nước biển, gió lạnh thổi qua, tinh thần con người cũng thêm phần phấn chấn, 
Merkin bít một hơi khí lạnh: "Con đường quở quái này, rốt cuộc còn bao xa nữa đây? " 


Soares cười gần lạnh lẽo: "Thánh sứ, không tìm được đường nữa à? " 


Merkin nổi giận nói: "Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại thành 
thánh cái gì sứ cái gì đó, thật sự là họ không hề nói gì với tôi cả. Giờ không có cái đám người ấy, 
đừng gọi tôi như vậy nữa." Y ngoảnh sang nhìn Soares, hết sức thành khẩn nói. "Tin tôi đi, 
Soares, ngoài chuyện huyết trì lần trước, tôi không hề giấu giếm anh bất cứ việc gì nữa." 


Soares chỉ cười cười không tỏ thái độ gì, tiếp tục tiến lên. Max đi sau thấy vậy, khẽ nhếch mép 
lên cười. 


Vì không có đường, hơn nữa đâu đâu cũng thấy đồi gò đất san sát như rừng, người không quen 
đường thuộc lối căn bản không thể điều khiển xe đi trong khu vực này được. Năm chiếc xe của 
bọn Merkin đều hỏng dọc đường, cả bọn đều phải đeo những chiếc ba lô nặng nề cuốc bộ tiến 
lên. Đây là vùng Tây Nam khu vực A Lý, trong vòng hai trăm kilomet vuông không thấy một 
bóng người sinh sống, cách di chỉ Cổ Cách chừng hơn trăm kilomet, kết cấu địa lú cực kỳ đặc 
biệt, được gọi là "thổ lâm" (rừng đất). 


Địa mạo "núi rừng bằng đất" đặc biệt này, là do tầng trầm tích dưới đáy hồ nơi đây từ thời viễn 
cổ bị ảnh hưởng bởi quá trình tạo sơn của dãy Himalava, mực nước hạ xuống, đáu hồ nâng lên, 
đồng thời bị khí hậu biến đổi và nước sông xói mòn cắt xẻ mà hình thành nên. Vách núi dựng 


Trang 614/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đứng hiểm trở thoạt nhìn tựa như những tòa thành, tháp canh, tháp Phật nguy nga hùng vĩ, 
muôn hình vạn trạng, tráng lệ vô cùng. 


Soares lấu bản đồ ra, nói: "Theo lời tên nhỏ con kia, chắc là ở ngay gần đây thôi, A Nam Tháp 
đang ngủ sau, A Nam Tháp, bên kia..." Ở hướng Soares chỉ tay, chỉ thấu rừng đất cao lớn tựa 
như vô số tòa linh tháp khổng lỗ đứng san sát cạnh nhau, xoáy thành hình rồng, nếu không phải 
lên cao nhìn xa, ở giữa nơi ấu thì căn bản không thể phân biệt được. 


Merkin vung tay lên ra lệnh: “Chạy tới đói ” 


Hai tiếng đồng hồ sau, đám người này cũng đến được dưới chân khu rừng đất, trong mắt đều lộ 
ra vẻ kinh ngạc. Merkin nhếch mép lên nói: "A, khó mà tin nổi." 


Phía trước gò đất nhô cao, mặt đất nứt nẻ, sườn dốc san sát nối nhau như bát úp, hang đất trùng 
trùng điệp điệp như tổ ong, từ trái sang phải, nhìn ngút tầm mắt mà cũng không thấy hết, khiến 
người ta có cảm giác nơi nàu chẳng phải cao nguyên Tâu Tạng, mà như hang Mạc Cao ở Đôn 
Hoàng vậu. "Trái tim của A Nam Tháp, ẩn chứa ánh sáng màu bạc..." Merkin lẫm bẩm nói, rồi 
nhìn theo hướng chạy của khu rừng đất. Chỉ thấy những gò những đồi san sát nhau nhấp nhô 
trải dài từ hướng Tây sang hướng Bắc, ngoằn ngoèo uốn khúc, tựa như một con rồng khổng lồ 
đang ngóc đầu lên cao, muốn xé toang không gian mà đi. Bọn y lúc này chính là đang đứng ở 
đuôi rồng. Merkin búng ngón tay đánh "tách" một tiếng: "Hướng Bắc, hướng Bắc." 


Vì hai bên đại hiệp cốc đều là cao nguyên cao mấy ngàn mét so với mực nước biển, địa hình 
sông kẹp giữa núi thế này sẽ khiến không khí bị thổi vào hiệp cốc sẽ chỉ có thể tiến ra theo một 
hướng duy nhất. Gió giống như nước triều, từng đợt từng đợt hết sức mãnh liệt, gió lớn có thể 
thổi cho sợi xích nặng nề đung đưa không ngớt, người ở trên dâu cũng gian nguy chẳng kém gì 
gặp phải cơn sóng thần trên biển lớn. 


Cơn gió lạnh làm Đường Mẫn chao đảo trên dây xích như con diều đứt dây, liên tiếp đảo lộn 
mấy vòng, mắt trợn ngược lên, bàn tay bám vào sợi thừng mỗi lúc một lơi dần. Nhìn Đường Mẫn 
rơi vào tình cảnh ấy, Lữ Cánh Nam nôn nóng kêu lên: "Không được rồi, cô ấy không trụ được 
đâu, tôi phải đi kéo cô ấu về. Gió đã ngừng chưa? ” 


Bỗng chợt nghe Nhạc Dương kêu toáng lên: "Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia qua rồi! " 


Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba quấn chặt sợi dâu nối với bánh xe trượt vào cổ ta, một tau giữ dâu 
trượt, nhanh chóng lướt về phía Đường Mẫn, đúng trong khoảnh khắc gió vừa ngừng, người vừa 
rơi xuống, gã đã tựa như chim éo điểm nước, ôm Đường Mẫn vào lòng, rồi lao vút về phía bên 
này. Trương Lập lầm bẩm nói: "Chà, thân thủ Cường Ba thiếu gia khá thật, nếu đến đoàn xiếc 
diễn tạp kỹ, đảm bảo là có nhiều người đến xem lắm." Lữ Cánh Nam chỉ khẽ hừ một tiếng, 
hàng lông mày càng nhíu chặt lại. 


Trác Mộc Cường Ba cởi ba lô, đặt Đường Mẫn xuống đất, chỉ thấu sắc mặt cô trắng bệch như tờ 
giấy trắng, môi tái xanh đen, ú thức mơ hồ, không ngờ đến cả hơi thở cũng đã ngưng lại, gã vội 
vàng giúp cô hô hấp nhân tạo. Đè bốn thở một, chính là ấn ngực bốn lần, rồi miệng áp miệng 
hô hấp một lần, làm như vậy mấy lượt liền, Đường Mẫn mới khẽ khục khặc ho một tiếng, cuối 
cùng cũng coi như hô hấp được bình thường trở lại. 


Cô từ từ mở mắt ra, trông thấy gương mặt mơ hồ cùng đôi mắt chan chứa sự quan tâm của Trác 


Trang 615/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba, khẽ thở hắt ra một hơi: "Em... không phải em... cố ý đâu." 


Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Đường Mẫn, nhẹ nhàng an ủi: "Anh biết mà, anh biết, không ai 
trách em đâu.” 


Nhạc Dương và Trương Lập đứng bên cạnh thấp giọng rì rằm: "Khóc, khóc, lại khóc rồi..." Đến 
giờ thì tính hau khóc của Đường Mẫn đã được thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt quen 
thuộc hết, chỉ cần miệng cô hơi dầu lên, mắt ươn ướt đỏ, là đã đủ khiến các thành viên trong 
nhóm phải để cao cảnh giác rồi, đến cả lạt ma Á La cũng phải nói cô bé nàu nước mắt nhiều 
như nước suối, có trời mới hiểu cô lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, cứ như thể mãi mãi 
không hết, dùng mãi không kiệt vậy. Tiếng khóc của Đường Mẫn gần như đã thành vũ khí tối 
thượng của nhóm học viên, cộng với cô là người nhỏ tuổi nhất ở đâu, Trương Lập và Nhạc 
Dương đã lén đặt cho cô một cái biệt danh, gọi là “công chúa nước mũi”. 


Giáo sư Phương Tân cốc vào sau gáy mỗi người một cái, đùa cợt thế nào thì cũng có giới hạn 
của nó. 


Không ngờ, lần này biểu hiện của Đường Mẫn lại khác hẳn dự đoán của hai anh chàng Trương, 
Nhạc, cô không rơi lấu một giọt nước mắt nào. Trương Lập thảm nhủ: "Chẳng lẽ là vì giáo quan 
cũng ở đây? " Anh chàng quay đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, không biết cô đã tách ra khỏi nhóm 
từ lúc nào, một mình đứng bên bờ vực cho gió thổi. Ba Tang thì đứng ở một phía khác của vách 
đá ngấng đầu lên nhìn sắc trời. Trương Lập cũng ngước nhìn lên bầu không; chỉ thấy từng đóa 
mâu trắng lững lờ trôi quá, vươn tay ra là có thể chạm tới, nhưng vừa trông thấy điệu bộ của Ba 
Tang, anh liền không khỏi lạnh hết cả người: "Thời tiết quỷ quái này, bảo thay đổi là thay đổi 
luôn, chắc là không xuất hiện thiên tai gì nữa đấy chứ? " 


Vì sự việc của Đường Mẫn, tốc độ của cả đoàn đã chậm lại. Sau khi vượt qua đại hiệp cốc sông 
Nhã Lễ Tạng Bố, mấy người cứ nhắm hướng Đông Nam thắng tiến. Dọc đường núi non trùng 
trùng điệp điệp, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, lưng chừng núi câu xanh rợp bóng, chân núi hoa 
tươi nở rộ, hồng tím đủ màu. Đây chính là cảnh quan đặc hữu của vùng này... một ngọn núi có 
đủ bốn mùa, mỗi núi một phong cảnh riêng. Đường núi dốc ngược, rừng sâu cây cối um tùm, thi 
thoảng lại có vài cánh chim chao liệng ngang trời, chốc chốc lại có dã thú chạy cắt ngang đường, 
bọn họ đi một mạch đến lúc trời tối, không khí mờ mịt sương mù, trời lại rải xuống một cơn mưa 
lất phất, đường trơn khó đi, cả đoàn liền dừng lại ở một chỗ bằng phẳng bên cạnh khe núi dựng 
trại qua đêm. Bốn phía xung quanh cây cối cao lớn, che kín cả bầu trời, giáo sư Phương Tân 
phóng mắt nhìn qua, không giấu nổi niềm cảm khái dâng trào: "Rừng bách lớn quái " 


Cây bách ở khu vực Lâm Chỉ khác với vân sam, hay cây bạch đàn ở rừng già Nam Mỹ, nếu cùng 
cao bốn mươi mét, thì câu ở châu Mỹ có thể nói là thẳng tắp mà thanh tú, còn bách khổng lồ ở 
Lâm Chỉ lại to lớn hùng vĩ. Tán câu xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, chiếm tới quá nửa thân 
câu, cành và rẽ cũng rất to lớn, trên cành câu có vô số những u những bướu hình dạng khác 
nhau, chính nhờ vậy mà cây bách ở đây rất dễ trèo. 


Sau khi chọn xong nơi cắm trại, mọi người chia nhau làm việc. Hai người Trương Lập, Nhạc 
Dương phụ trách thăm dò xung quanh, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang khỏe mạnh lo việc cắm 
trại, chặt câu đốt lửa, giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La thì dựa vào kinh nghiệm cũng như tri 
thức phong phú của mình tiến hành trao đổi nghiên cứu khoa học, còn Lữ Cánh Nam và Đường 
Mẫn thì phụ trách việc hậu cần. Đường Mẫn chỉ bị kinh hoảng một lúc chứ không tổn thương gì 


Trang 616/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nên hồi phục rất nhanh. 


Trương Lập than vãn với Nhạc Dương: "Phải thăm dò đến tít cái gò cao kia, xa quá đi mất, còn 
việc của giáo quan thì nhẹ nhàng quá, chỉ cần sắp xếp mấy cái ba lô, lấu đồ ăn ra là xong rồi." 


Lữ Cánh Nam đứng sau lưng anh chàng cất tiếng: "Chưa từng nghe nói phải tôn trọng phụ nữ 
bao giờ hả? " 


Trương Lập tức khắc run như cầy sấy, đến thở mạnh cũng không dám. Nhạc Dương thấy vậy thì 
cười thầm trong bụng, tiện miệng hỏi luôn: "Giáo quan, gần đây chắc không có loại dã thú nào 
nguy hiểm đấu chứ? Đừng có giống như lần trước..." 


Lữ Cánh Nam ngắt lời anh chàng: "Sử dụng những gì các cậu học được, tự trả lời câu hỏi nàu 
đi." 


Nhạc Dương le lưỡi, lần này thời gian chuẩn bị không được đầy đủ lắm, cả bọn đều nghĩ đến 
chiếc máy tính chứa đủ thứ thông tin bao la vạn tượng của giáo sư Phương Tân, đoán chắc có 
mượn tra cứu một chút cũng không sao, chẳng ngờ hòn đảo cô độc trên cao nguyên này có 
hoàn cảnh địa lý hết sức đặc thù, nên đã sản sinh ra đủ các loại sinh vật kỳ quái hiếm thấy trên 
đời, chỉ nhìn lướt qua một lượt, các loại sinh vật nguy hiểm đã phải dùng con số hàng trăm làm 
đơn vị tính rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cúi đầu ủ rũ, xem ra lần này hai người họ phải tập 
trung một trăm hai mươi phần trăm tinh thần đi thăm dò địa hình xung quanh đây rồi. Lữ Cánh 
Nam vẫn chưa vên tâm, trước khi họ đi lại nhắc nhở phải chú ú quan sát lực bám đất của cây cỏ, 
và mức độ xốp của thổ nhưỡng vùng này. Cô ngước mắt nhìn lên không trung lấm bẩm: "Mưa 
mà lớn hơn nữa, các cậu cũng biết tình huống tệ nhất sẽ là như thế nào rồi đấu." 


Một lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương quay lại, không phát hiện ra dã thú gì nguy hiểm, cũng 
không tìm được xung quanh có dấu vết của con người sinh sống. 


Lữ Cánh Nam nói: "Chỗ nàu ở sâu trong núi, rất khó phát hiện được người sinh sống ở đâu. Ăn 
cơm xong mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngàu mai còn phải đi hết một ngày đường mới đến đích 
đó." 


Sau bữa cơm, Lữ Cánh Nam có vẻ rất thần bí kéo Đường Mẫn vào lều, Nhạc Dương tinh mắt đã 
ngấm ngầm lưu ú, không hiểu ra sao, vì chuyện này trừ trước đến giờ chưa từng xảy ra lần nào. 
Anh chàng thầm nhủ, có lẽ nào là do giáo quan ghen tuông, muốn nhân lúc hạ trại nghỉ ngơi 
mà báo thù Đường Mẫn chăng? 


Mưa lớn dẫn, lạt ma Á La và giáo sư Phương Tân thu dọn các thứ máy móc, cả hai đều chau 
mày lại. Giáo sư Phương Tân nói: "Độ dốc sườn núi phía Bắc lớn quá, thổ nhưỡng có tính acid 
yếu, một phần là sa thạch, rất dễ vỡ vụn. Nếu mưa lớn thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ có đất đá trôi, 
hơn nữa chỗ này rừng bách phân bố rất thưa thớt, có lẽ trước đây đã từng xảy ra rồi. Đại sư 
xem, dời chỗ cắm trại ra phía Tây ba trăm mét liệu có tết hơn một chút không? " 


Lạt ma Á La nói: "Thế nhưng chỗ này đã là nơi bằng phẳng cao nhất trong khu vực gần đâu rồi, 
từ lưng chừng núi xuống đến triển núi, có hai rãnh sâu tạo thành hình chữ bát, có lẽ nếu có đất 
đá trôi thì sẽ trôi qua hai bên trái phải của chúng ta mới đúng. Nếu dịch sang phía Tây, chẳng 
phải là chúng ta sẽ ở giữa quần thể thụ tán kia hay sao? 


~ !! 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Nói chuyện với Cánh Nam, nghe ý kiến của cô ấu thế nào đã. 


Trang 617/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong lều, Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy, giáo quan? ” 


Lữ Cánh Nam ngần ngừ do dự một lúc, rồi mới miễn cưỡng nói: "Mẫn Mẫn, có thể nhờ cô giúp 
tôi một chuyện nhỏ không? " 


Đường Mẫn nói: "Hả? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Là... là thế nàu, cúc áo lót của tôi không hiểu sao lại kẹt cứng lại, tôi không 
cởi ra được, cứ côm côm ở lưng thế nào ấy, tôi muốn nhờ cô..." 


Đường Mẫn nói: "Chậc, tôi còn tưởng là vấn đề gì lớn lắm chứ, nào, để tôi giúp cô cởi áo ngoài 
ra đã..." 
Đang chuẩn bị đứng lên, chợt nghe lạt ma Á La ở bên ngoài lều hỏi: "Có thể vào được không? " 


"A... được ạ, mời đại sư vào.” 


Lạt ma Á La vào trong lều, nói với Lữ Cánh Nam: "Theo kết quả quan sát của bọn Trác Mộc 
Cường Ba, và kết quả trắc định thổ nhưỡng của chúng tôi, nếu trận mưa này tiếp tục, chúng ta 
cần phải đề phòng có đất đá trôi. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Ừm, tôi biết rồi. Lúc bắt đầu cắm trại, tôi đã chọn kỹ rồi, nhìn thế núi nàu, 
nếu xảy ra đất đá trôi, chắc là sẽ xối qua hai bên chúng ta thôi. Nếu đại sư đã nói thế, tôi nay 
phái người trực đem đi, lưu ý quan sát cẩn thận, như vậy là cũng tương đối ổn thỏa rồi." 

Lạt ma Á La đưa mắt nhìn vẻ mặt kù quái của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gật đầu bước ra. 
Mới đi được không xa mấy, đã thấy Nhạc Dương làm bộ thần bí chạy tới, hỏi: "Đại sư, hai người 
bọn họ trong ấu không có chuyện gì chứ? " 


Lạt ma Á La nói: "Chuyện gì là sao? " 


Nhạc Dương nói: "Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, trước đây chưa từng thấy giáo quan và cô Mẫn Mẫn 
thân thiết với nhau như vậy, hôm nay cô Mẫn Mẫn sợ dây thừng làm chậm trễ hành trình của 
chúng ta, tôi sợ giáo quan sẽ... ˆ 


Lạt ma Á La mỉm cười nói: "Giáo quan Cánh Nam không nhỏ nhen như vậy đâu. Ừm, có điều 
nghe cậu nói, vừa rồi tôi ở trong lều thấu nét mặt hai người bọn họ, cũng hơi kỳ quái thật." 


Chú Thích 


—T...naraaanm 


1. Một vùng thuộc tỉnh Kashmir của Ấn Độ. 


2. Đoạn này tác giả viết không rõ ràng, dịch giả trung thành với nguyên tác - (ND) 


3. Bào Đinh là một đầu bếp rất giỏi nghề mổ trâu, ông chỉ cần một đường dao là đã có thể mổ phanh cả con trâu 
ra. (Nam Hoa nh, Trang Tủ). 


4. Địa hình nơi có con sông chảy qua khe hẹp giữa hai ngọn núi. 


Trang 618/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 415 - Cánh Cửa Sinh Vênh 


Cổ cách cơ quan Phật 
Hai mắt Nhạc Dương sáng lên, vội rối rít hỏi: "Ôi cha, vậy sao? Tình hình lúc đó thế nào vậy? " 


Lạt ma Á La và Nhạc Dương nói được hai ba câu, giáo sư Phương Tân ởi qua liền hỏi: "Hai 
người đang nói chuyện gì mà cứ phải thì thà thì thầm vậy? ” 


Á La chỉ khẽ cười cười, lắc đầu quay đi. Nhạc Dương lại thấp giọng nói với giáo sư Phương Tân: 
"Giáo sư, ông có cảm thấu hôm nay thái độ của giáo quan cới cô Mẫn Mẫn không ổn lắm không, 
đặc biệt là sau khi ăn cơm ấy. Lạt Ma Á La nói, vẻ mặt họ lúc ở trong lều rất kỳ quái, tôi lo là có 
chuyện gì xảu ra mất” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chắc không đâu, mà cậu lo cái gì cơ chứ? ” 


Nhạc Dương liền khoa tay múa chân nói: "Chính là cái vấn để ấy ấy, mọi người đều biết cả rồi. 
chắc không cần tôi phải nói ra chứ" Anh chàng nghiêng nghiêng đầu về phía lều của Trác Mộc 
Cường Ba gật gật mấy cái. 


Giáo sư Phương Tân cười cười vỗ nhẹ lên vai Nhạc Dương: "Mấy người trẻ các cậu ấy à..." 


Nhạc Dương vội thảm cãi: "Không phải đâu, cả lạt ma Á la cũng tận mắt trông thấu rồi mà, ông 
ấu nói họ ở trong lều thế nàu...thế kia..." 


Vừa hay lúc ấu Ba Tang ở trong lều đi ra, thấy giáo sư Phương Tân chỉ lắc lắc đầu không nói gì, 
bèn hỏi: "Sao thế, giáo sư? Có cần tôi giúp gì không? " 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười: "Nghe Nhạc Dương nói, giáo quan Lữ Cánh Nam và cô Đường 
Mẫn hình như đang bạt kiếm giương cung ở trong lều kia kìa, không biết có phải thật không 
nữa... 


Mấy phút sau. Trương lập xông vào lều của Trác Mộc Cường Ba kêu toáng lên: "Không xong 
rồi, Cường Ba thiếu gia, giáo quan và cô Mẫn Mẫn đang đánh nhau trong lều rồi! Giống mấy bà 
đanh đá đánh nhau ngoài chợ ấy, giật tóc xé áo đối phương, nhốn nháo hết cả lên rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba vội đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: "Hả? Sao lại thế cơ chứ? " 


Bên trong lều, Đường Mẫn đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi li ti trên trán, hoan hỉ nói: "Được rồi, 
cuối cùng cũng tháo được ra” 


Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nói: "Cám ơn..." Đột nhiên, Trác Mộc Cường Ba sùng sục như 
con bò mộng thò đầu vào trong lều: ""Các cô... 


Trương Lập cà Nhạc Dương đứng đằng xa nhìn bóng Trác Mộc Cường Ba khuất sau chiếc lều. 
Anh chàng họ Trương thì thào hỏi: "Tin tức có đáng tin cậy không đấy, Cường Ba thiếu gia đã 
xông vào rồi..." 


Trang 619/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chỉ nghe một tiếng "Á..." sắc nhọn rạch ngang bầu trời đêm đang mưa lâm thâm, rõ ràng là 
tiếng hét của một cô gái nhưng lại không giống tiếng của Mẫn Mẫn... 


Trác Mộc Cường Ba ôm nửa gương mặt rát bỏng lủi thủi ra khỏi căn lều, đi tìm Trương Lập và 
Nhạc Dương, chỉ mặt hai anh chàng lắm chuyện nói: "Các cậu...ai bảo bọn họ đánh nhau hải Là 
ai? " 


Trương Lập vội vàng giải thích: "Tôi nghe anh Ba Tang nói thế mà” 
Nhạc Dương cũng xua tay lia lịa: “Tôi không nói, tôi không có nói mài ” 


Sự việc nhanh chóng được làm rõ, Lữ Cánh Nam đanh mặt tuyên bố, hôm nay Trương Lập và 
Nhạc Dương trực đêm. Cả hai anh chàng không hiểu sao mình lại chọc giận giáo quan đến thế, 
cũng không hỏi được rốt cuộc Cường Ba thiếu gia đã phát hiện ra chuyện gì. Đêm về khuya, hai 
người ngồi bên cạnh lều Trác Mộc Cường Ba giơ tấm bạt lên che mưa, lửa vẫn cháy nhưng gió 
lạnh thổi vù vù, mưa dường như lại lớn hơn một chút. Vì Ba Tang đã lạnh lùng nhắc nhở từ trước 
rằng: "Cần thận một chút, đêm nay dốc núi đối diện có thể bị sụt lở đấy! " Nên hai người đều 
không dám đi ngủ. Trương Lập run lên một cái, làu bàu oán trách: "Đều tại cái thằng ngốc nhà 
cậu, hại tôi phải trực đêm theo” 


Nhạc Dương nói: "Làm sao trách tôi chứ, tôi làm sao biết được họ làm gì trong đó, tôi cũng làm 
sao biết được Cường Ba thiếu gia lại dễ kích động như thế, với cả tôi làm sao biết được sau khi 
Cường Ba thiếu gia vào trong ấu...giáo quan bỗng hét lên the thé như thế. Tôi lại chẳng tưởng 
mọi người sẽ cùng ởi ra, không thể vì chút chuyện nhỏ nàu mà gây lộn với nhau được, chuyện 
giáo quan có ú với Cường Ba thiếu gia anh xũng biết rồi còn gì, đúng là hiếm có, bà già ấy lại 
nảu nở mầm tình, vốn là tôi cũng rất hi vọng vào giáo quan...chậc, nhưng tiếc nỗi Cường Ba 
thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến chết đi sống lại như thế, tôi thấy hụ vọng của giáo quan không 


Am 


lớn rồi 
Trương Lập vội đặt tau lên môi: "Suut...nghe thấy tiếng gì không? " 
Nhạc Dương vềnh tai lắng nghe: "Chỉ có tiếng mưa thôi mà? " 


Trương Lập nói: "Không phải..." Anh nheo mắt lại, tựa hồ muốn nhìn xa hơn chút nữa, rồi đột 
nhiên đứng phắt dậu, chỉ về phía xa kêu lên, "những cái câu kia hình như đang chuuển động” 


"A" Nhạc Dương dựa hẳn sang bên trái, cả người trượt chân đổ sập vào chiếc lều, Trác Mộc 
Cường Ba nằm bên trong lập tức bị giật mình tỉnh giấc, vội hỏi: "Chuyện gì thế? " 


Nhạc Dương còn chưa kịp trả lời, Trác Mộc Cường Ba đã ở trong chui ra, Trương Lập chỉ tay về 
phía xa nói: “Anh xem đám cây kia có phải đang di động không? " 


Đằng xa tối đen như mực, bóng cây khổng lồ kéo dài hình thành nên sống lưng con quái vật, 
không nhìn kỹ quả nhiên khó phát hiện được những cây ấy dường như đang khẽ chuyển động, 
không phải, tốc độ di động đang dần tăng lên! Lúc Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn, sự 
chuyển động của cây cối đã hết sức rõ rệt rồi, gã thấp giọng nói: "Sụt lở rồi, triển núi bị sụt” 


Đất đá trôi ầm ầm đổ xuống, từng cây rồi lại từng cây cổ thụ đổ rạp. Dòng lũ vốn chảy thàn hai 
đường rãnh hai bên trái phải, đột nhiên lại tuôn thêm một dòng đất cát chảy vào chính giữa, 
nhằm thẳng hướng lều trại lao tới. Trương Lập kêu toáng lên: "Đất đá trôi tới rồi, mọi người mau 


Trang 620/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ra đi " 


Trác Mộc Cường Ba thốt: "Không kịp mất rồi! " Thấy dòng đất đá trôi thẳng về phía lều trại của 
Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, gã vội rút con dao săn cá sấu ở bắp vế, vung lên chém đứt sợi dâu 
thừng cố định lều bạt, cũng không kịp tìm người, chỉ cách một lớp chăn mò thấy hai người, vội 
ôm chặt, lăn sang một bên. Ba Tang người vừa mới lăn đi, dòng đất đá trôi lệch hướng kia đã 
nuốt chứng chiếc lều bạt rồi chảy tiếp chừng gần 500m nữa mới dừng lại. 


Lúc này giáo sư Phương Tân và mấy người khác mới ra khỏi lều. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam 
thò đầu ra khỏi đống vải chăn lùng nhùng, chỉ thấu Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét 
đứng bên cạnh, một người đưa tay lau mô hôi thốt lên: "Nguy hiểm quái " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nhìn trên kia kìa, dòng đất đá thứ hai lại sắp hình thành rồi, chúng ta 
phải lập tức rời khỏi đây thôi” 


Tám người vội vàng thu dọn hành trang, rời khỏi khoảnh đất bằng với tốc đọ nhanh nhất có thể, 
rồi theo ý kiến ban đầu của giáo sư Phương Tân, dịch sang phía Tây chừng hơn 300m, chuyển 
tới vị trí trung tâm của khu rừng. Dòng đất đá trôi hoành hành hung hãn bên ngoài, nhưng đều 
bị những gốc cây quái dị này chặn lại, chỉ trôi thêm được mấy mét là đã bị chia cắt thành dòng 
nhỏ, không còn cuồn cuộn hung dữ nữa. 


Trương Lập ngạc nhiên nói: “Tại sao giáo sư Phương Tân lại biết đây là vùng an toàn? " 


Giáo sư Phương Tân điểm đạm giải thích: "Đoạn này vốn là khu vực thường xuyên xảy ra đất đá 
trôi, nham thể và núi đều dễ xuất hiện hiện tượng đất trôi đá lở, nhưng rừng cây này chắc cũng 
mấy trăm tuổi rồi, có thể giữ được tình trạng không bị phá hoại cho tới tận bây giờ, chứng tỏ bộ 
rễ của những thực vật kỳ lạ này còn bám đất chặt hơn bộ rễ của cây bách, vì vậu nơi này có lẽ là 
tương đối an toàn” 


Nhìn dòng đất đá xối vào khoảnh đất bằng phẳng phía trên kia, đồng thời chất chồng chất đống 
lên đó, nơi ấy dẫn dân trở nên rộng hơn, phẳng hơn, Nhạc Dương lè lưỡi nói: "Mẹ của tôi ơi, thì 
ra là chỗ đó là do đất đá trôi tích tụ mà thành, suýt chút nữa chúng ta tự chui đầu vào rọ rồi” 


Lữ Cánh Nam nói: "Lần này tôi sơ suất, cũng may đã phát hiện kịp thời, đành để mọi người tạm 
nghỉ ngơi trong khu rừng này vậy” 


Lạt ma Á La lắc đâu nói: "Địa điểm vốn không chọn sai, chỉ là không ngờ hai dòng đất đá trôi ấu 
lại va chạm tác động lẫn nhau, dẫn đến chuyển hướng xếối thẳng vào giữa, đây là tự nhiên biến 
hóa khôn lường, chúng ta không thể dự đoán một cách hoàn toàn chính xác được đâu, sắp xếp 
người canh phòng ban đêm, giữ cảnh giác bất cứ lúc nào là hành động đúng đắn” 

Trong khu rừng đầy những cây cối quái dị đó, trời lại mưa gió ầm ầm, muốn bình yên ngủ một 
giấc nào có dễ dàng gì, mọi người đều mở mắt thao láo cả đêm dài, ngàu hôm sau lại tiếp tục 
dựa theo chú thích trên bản đỏ, nhằm hướng Đông Nam thẳng tiến. 


“Đinh.....đỉnh đỉnh...." giữa khu vực hoang vu không người lạnh lẽo mênh mông vang lên tiếng 
đục đẽo chát chúa, bên cạnh mấy chiếc lều bạt là một pho tượng Quan Âm cao đến mười bốn 
mười lăm mét đứng nghiêm trang trong hang động. Không, đây dường như không phải Quan 
Thế Âm Bỏ Tát ngàn tay ngàn mắt truyền thống, trước tiên là tạo hình của phản đầu pho tượng 
có tới ba mắt, đông thời người thợ tay nghề hết sức uyên thâm ấy đã tạo cho bức tượng một vẻ 


Trang 621/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mặt mỉm cười đầy vẻ từ bi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng ngạo nghễ; kế đó là, ngàn 
tau ngàn mắt, biến thành ngàn tay ngàn miệng, giữa lòng bàn tay, không phải con mắt quan sát 
thế sự mà là những cái miệng hình dạng khác nhau, có cái nhếch mép, cười gằn, có cái nghiến 
răng nghiến lợi, có cái há to như chậu máu, tượng Phật như vậy, thật khiến người ta phải kinh 
hãi, lạnh người. 


Lúc này bên ngoài pho tượng đá đã lắp xong giàn giáo, bên trên người bước qua bước lại hết sức 
bận rộn, họ cẩn trọng đục từng nhát lên đó, nhưng đám người nàu không phải đang tạc tượng 
mà đang.... 


"Rầm” Một mảng lớn trước ngực tượng Phật tróc ra rơi xuống, dưới đất bụi bau mù mịt. Merkin 
huứt sáo, thái độ vô cùng ung dung. Y cảm bộ đàm lên hỏi: "Đã thấu chưa? " 


Soares đứng trên giàn giáo đáp lời: "Chưa thấy, chắc còn phải đục sâu thêm chút nữa, chất đá ở 
đây không tốt, rất dễ bong tróc, chắc chỉ lát nữa là xong thôi" Vừa dứt lời, lại một tiếng động 
nữa vang lên, kế đó là một mảng đá lớn hơn tróc xuống, trước ngực bức tượng đá khổng lồ liền 


lộ ra một mảng kim loại, Soares mừng rỡ nói: "Xong rồi, để tôi khởi động cơ quan xem” 


Merkin ngắng đầu lên nhìn vẳng trán của tượng Quan Âm, nơi đó, phía trên đôi mắt Phật từ bi 
hiển hòa, có một con mắt lớn phát ra những tia sáng bàng bạc. Chỉ cần Soares cắm bốn câu 
quyền trượng vào bản kim loại nơi ngực tượng Phật, con mắt bạc ấy sẽ rơi xuống, mà con mắt 
này, tương truyền có thể mở ra một bí mật còn lớn hơn gấp bội. 


Soares lấu ra bốn cây gậy dài chừng một thước (khoảng 30cm), một đầu hình thoi, bên trên hình 
thoi khảm một phiến tròn bằng kim loại to như đồng tiền có hình vẽ. Soares quan sát bảng kim 
loại, rồi cắm đầu có đồng tiền vào lỗ tương ứng, từ từ cắm sâu vào, mỗi khi một cây quyển 
trượng dấn vào, con mắt lớn trên trán tượng đá lại lơi ra một chút, bụi đá lả tả rải xuống như 
mưa. 


Soares dặn dò: "Xong rồi, một đứa chúng mày lên lấy nó xuống đi” 


Một tên trong đám thủ hạ liền xắn tay áo bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên, vừa mới leo 
được hai ba mét, đột nhiên kêu "A..." một tiếng lớn, trượt chân rơi khỏi giàn giáo cao mười mét. 
Soares liền vung roi ra, quấn chặt tên đó, kéo trở lại giàn giáo rồi hỏi: "Chuyện gì vậy? " 


Tên kia đáp: " Không biết nữa, hình như có con gì đó cắn tôi một cái” 


Soares xoay xoay cổ tay tên đó, vừa trông thấu vết thương liền nói luôn: "? Bò cạp, màu chạm 
phải chỗ nào rồi? " 

Tên kia lắc đầu: "Đâu có đâu, tôi bám vào cánh tay tượng Phật trèo lên thôi, vết thương bắt đầu 
tê đi rồi” 

Soares chỉ vào hai tên khác nói: "Hai thằng chúng mày, đỡ nó xuống dưới, tiêm huyết thanh 
vào” 


Vừa dứt lời, dưới chân bỗng rung lên dữ dội, cả giàn giáo phát ra những tiếng "rắc rắc lách 
cách", một cánh tay pho tượng cơ hồ như muốn nhấc lên. Merkin bên dưới nhìn thấy tượng đá 
biến đồi, vội vàng với lên hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? " 


Trang 622/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares đáp: "Không sao, pho tượng này là tượng cơ quan Phật, giờ tôi đã khởi động cơ quan, chỉ 
sợ tượng Phật sắp sụp xuống rồi. Tôi sẽ đích thân đi lấy con mắt bạc, anh tổ chức cho người bên 
dưới rút đi" Kế đó y lại quay sang bảo đám người đang lao động trên giàn giáo, "Chúng mày lập 
tức rời khỏi đây, sắp sập tới nơi rồi” 

Thân hình Soares lắc nhẹ, trèo lên với tốc độ nhanh hơn tên vừa nãu không biết bao nhiêu lần. 
Lúc leo tới gần chỗ cánh tay quả nhiên trong cái miệng nơi lòng bàn tay bò ra một con bọ cạp 
dài chừng 10cm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mũi kim nơi đuôi là màu đen. Soares lấy làm 
hứng thú, ngạc nhiên thốt lên: "Không ngờ lại là bọ cạp trắng" Y vươn tay ra, thành thạo bắt lấu 
con bọ cạp, rồi ném xuống dưới eo, vậy là đã cho con vật vừa bắt được vào một chiếc lọ thủy 
tinh. 


Đột nhiên nơi đốc nách của cánh tay đó có đá vụn rơi xuống, cả cánh tay lập tức gãy lìa, Soares 
suýt chút nữa cũng rơi xuống theo, may mà kịp bám vào một cánh tay khác. Lúc này, trong chỗ 
gãy kia, dường như có gì đó nhúc nhích, đưa mắt nhìn lại, thì thấy vô số bọ cạp trắng đang tràn 
ra, bò loạn lung tung khắp nơi. Soares cũng không khỏi kinh ngạc, nhủ thâm: "Nhiều vậy saol " 
Song y cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lại tiếp tục nhanh nhẹn leo lên. Bên trên lại có một 
cánh tau gãy khác rơi xuống giữa đầu. Soares vội lách người né tránh, cánh tay y đặt chân cũng 
rơi, cả người y thụt xuống. Y liền bám tay vào một cánh tay khác, gắng sức áp sát thân tượng 
Phật, đột nhiên bỗng nghe thấy một tiếng "cạch"” 


Soares là người kinh nghiệm phong phú, vừa nghe tiếng động là biết ngay đây chính là âm 
thanh phát ra trước khi cơ quan khởi động, liền không chút ngần ngừ vung cây roi dài trong ta 
ra, quấn lấy một cánh tay đu từ bên trái sang bên phải tượng Phật, mấy mũi lao đen ngòm sượt 
qua vai. Lúc đu qua bảng kim loại chỗ ngực tượng Phật, chỉ nghe bên trong vang lên những 
tiếng "cách cách cách cách" không ngừng, Soares thầm than "hỏng rồi”, vội đạp chân vào bảng 
kim loại hòng tănng thêm tốc độ. Quả nhiên, vừa lướt qua đó, tên và mũi lao liền bắn ra vù vù, 
chỉ hơi chậm một chút là lão đã bị bắn lỗ chỗ như tổ ong rồi. 


Soares đu sang cánh tau bên phải, không dám ngừng lại, thu roi lại rồi tiếp tục vung ra quấn vào 
một cánh tay khác, mượn lực đó nhảy lên cánh tay, đoạn nhanh chóng leo lến mây mét như leo 
thang tre, kế đó đã tới vai tượng Phật. Không ngờ chất đá chỗ vai tượng chỉ là một lớp mỏng 
dính, Soares vừa giấm lên đã đạp vỡ một khoảng lớn, chân thụt vào trong, Y lâm nguụ mà 
không rối loạn, ứng biến tức thì, hau tay bám được tai tượng Phật, tức khắc rút chân lên, lộn 
ngược người một vòng, đã đứng lên trến tai tượng Phật. Soares vươn tay ra lấu con mắt bạc 
xuống, lắm bảầm mắng chửi: "Tượng Phật quủ quái này, còn ghê hơn cơ quan của người Mava 
nữa". Ngoảnh đầu nhìn lại y mới nhận ra chỗ mình vừa đập vỡ lại tràn ra vô số bò cạp trắng 
nhỏ, còn chỗ đặt con mắt bạc không hiểu đã sắp xếp cơ quan gì mà cũng bắt đầu chảy ra rất 
nhiều chất dịch màu đỏ. 


Lũ bọ cạp trắng đã tràn ra rất nhiều, chiếm cứ hết gần nửa vai tượng Phật và hầu hết các cánh 
tau, Soares trong một thoáng cũng không tìm thấy chỗ nào đặt chân, mà tai tượng Phật cũng đã 
bị vô số bọ cạp trắng khác tràn lên. Lúc nà, y lại nghe bên dưới chân có tiếng "lạch cạch”, cúi 
đầu quan sát, thấu gốc tai cũng bắt đầu có vụn đá rơi lả tả, Soares nhíu chặt hai hàng lông mày, 
lâm bẩm chửi: "Chó chết" Y ngắng đầu lên, bám lấu tóc xoắn ốc của tượng Phật, trèo lên đỉnh 
đầu. Chỉ nghe một tiếng "bục”, tựa hồ như có tấm màng chắn bị phá vỡ, kế đố một lượng lớn 
dịch đỏ tràn ra nơi lỗ tai tượng Phật, tai Phật tựa hồ như làm bằng đất bột, vừa đổ nước vào là 


1 ,xH ^ 


tan ra ngay, cái cái tai rơi luôn xuống dưới,. Vậu còn chưa hết, lại nghe "xì" một tiếng nữa, trên 


Trang 623/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đỉnh đầu tượng Phật cũng bắt đầu rỉ ra thứ dịch đỏ kia, Soares không còn đường nào để đi, chỉ 
biết mở mắt nhìn trân trân chỗ đứng của mình bắt đầu đung đưa dao động, cuối cùng cũng 
không nhịn nỗi mà ngoác miệng ra chửi: "Chó chết! Khốn nạn! Bọn người Cổ Cách trời 
đánh!..." Lời còn chưa dứt, cả đầu tượng Phật đã rơi khỏi thân tượng, Soares cũng theo đó mà 
rơi xuống. 


Cùng lúc ấy, Merkin ở dưới đất cũng kinh hoảng luống cuống cả tay chân. Y không tài nào ngờ 
được một pho tượng lớn như thế, vậu mà bảo sụp là sụp xuống ngay được. Hiện trường loạn như 
bầu ong vỡ tổ, căn bản không thế nào chỉ huy được, đành ai có mạng người ấu chạy thôi vậy. 
Merkin vừa mới tránh ra một bên, đã thấy đầu tượng Phật khổng lồ rơi uùnh xuống đất, vỡ làm 
bốn năm mảnh, chất dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, lan khắp mặt đất, quả giống như máu chảy 
thành sông. Merkin và đám thủ hạ đều bị dính khá nhiều chất dịch này lên người. Bọn bọ cạp 
trắng kia, không hiểu nhân được thông tin gì từ chất dịch, liền như bảy sói đói thấu thịt tươi, gấu 
chó ngửi được mùi mật, tức khắc ào đến như thác lũ. Merkin thấy tình thế không hay, ngoác 
miệng chửi một tiếng: "Chó chết”, rồi xoay người co giò bỏ chạy. Cả đám thủ hạ cũng luống 
cuống chạy theo. 


Soares lơ lửng trên không, thì ra lúc từ trên trời cao rơi xuống, rốt cuộc cũng nhờ vào tài nghệ 
dùng roi của mình kịp thời quấn vào giàn giáo, nhặt lại tính mạng từ tay tử thân. Nhân lúc đám 
bò cạp trắng chưa kịp vây kín, y lập tức rút roi rồi lại ném ra, liên tiếp bốn lần cuối cùng cũng hạ 
chân xuống đất, chay lao theo đám người Merkin. 


Cả đám người chạy một mạch nửa tiếng đồng hồ, trèo lên một cái tháp đất tương đối cao. 
Merkin thở hổn hến nói: "Không đuổi. không đuổi theo nữa rồi". Điểm lại quân số ụ phát hiện 
ra thiếu bốn người, mà cũng không phải quay lại tìm làm gì nữa, ai nấy đều rõ số phận của bốn 
tên đó thế nào rồi. Merkin nhìn con mắt bạc trong tay Soares, vừa thở vừa mỉm cười nói: 
"Chúng mày, đây chính là di tích Cổ Cách treo ngược giữa không trung đấy" 


Soares nghiến răng nói: "Nhan lên, đưa tôi hai ống huyết thanh, chó má thật” 
Merkin kinh ngạc thốt lên: "Sao cơ? Cả anh mà cũng...? ” 


Soares nói: "Ứm, lúc đạp lên vai pho tượng. Những cơ quan chết tiệt này toàn thiết kế ở những 
chỗ người ta không thể tưởng tượng ra nổi" Merkin trầm giọng nói: "Trung Quốc dù sao cũng có 
đến năm ngàn năm lịch sử, kỹ thuật cơ quan của họ phát triển cũng tương đối kinh người, chúng 
ta không thể có tâm lú cầu may được. Cái hang Thiên Phật này chẳng qua chỉ là một pho tượng 
cơ quan Phật bình thường mà đã đáng sợ nhường này, Đảo Huyền Không tự chỉ sợ còn nguụ 
hiểm nhiều hơn nữa đấu" 


Thôn Công Bố 


Đường núi dốc đứng, hơn nữa lại vừa dứt cơn mua nên rất trơn, dù mọi người đã đi giàu đỉnh 
chuyên leo núi cũng vẫn lên được một bước lại trượt về nửa bước. Càng ởi sâu vào trong lại càng 
không thấu bóng dáng dấu tích gì của con người. Song nơi này sơn thanh thủy tú, sau cơn mưa 
cây cối đều xanh mướt mát, bầy chim chao liệng trên không lại càng tăng thêm phần sinh động, 
đoàn người bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường vất vả, mà không ai cảm thấy khổ sở gì. Họ đi hết 
một ngày đường gian khổ, tới gần buổi xế chiều, phía trước bỗng hiện ra một làn khói mờ. Nhạc 
Dương mừng rỡ reo vang: "Có người, phía trước có người” 


Trang 624/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đi tới dưới chân một ngọn núi không biết tên, quả nhiên trong sơn cốc có một thôn làng hiện 
lên trước mắt, sống hơn trăm hộ dân trông rất giống với phong cách dân Tạng. Một con đường 
nhỏ quanh co đi xuyên qua khu làng, dẫn thẳng tới sâu trong khe núi. Cả nhóm người mừng vui 
ra mặt, chạu thắng tới khu làng ấy, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hắn lên. Người đầu tiện họ 
gặp được là một cô bé chăn gia súc. Cô bé dựa người vào sát cánh cổng làng, chiếc roi da trong 
tau vung vấu nhè nhẹ, chiếc áo Phổ Lễ dệ bằng lông cừu và tấm khăn đầu đỏ tực như lửa ánh 
lên cùng ráng chiều rực rỡ nơi trời Tây và lũ cừu trắng toát dưới làn mây khói lững lờ. Cảnh 
tượng hiện lên như một bức tranh sơn thủy khó tả nổi bằng lời. Đàn cừu đã ngoan ngoãn trở về 
thôn trang, nhưng cô bé vẫn lưu luyến nhìn về phương Đông, tựa hồ như đang đợi ai đó. Trương 
Lập mắt sáng lên, đang chuẩn bị bước lên chào hỏi, cô bé kia thốt nhiên trông thấy người lạ, vội 
kêu lên một tiếng rồi vung roi đuổi đàn cừu chạy đi, chỉ để lại trong mắt nhóm khách phương xa 
một bóng hình uểu điệu mỏng manh. 


Đi vào giữa làng, chỉ thấy già trẻ gái trai, hầu hết đều dừng chân nhìn ngó mấy du khách lạ mặt. 
Trang phục của họ đậm nét đặc trưng của người Tạng, song lại có phong cách rất riêng, tựa hồ 
như phục sức của người Môn Ba, nhưng lại không hoàn toàn là thế. 


Trác Mộc Cường Ba sải chân lên trước, dùng tiếng Tạng hỏi một ông già trông giống người 
Tạng: "Ông ơi, chúng tôi ở ngoài núi vào đâu, muốn tá túc một đêm, ở đây có chỗ nào trú tạm 
không ạ? ” 


Giọng ông già kia vang lên gắt gỏng: "Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu? " 


Trác Mộc Cường Ba thoạt nghe, nhận ra đây là một kiểu phát âm chẳng giống tiếng Tạng bình 
thường cũng không giống tiếng Tạng cổ, mà dường như là giữa hai thứ tiếng ấy, nghe nửa hiểu 
nửa không, gã liền dứt khoát dùng tiếng Tạng cổ hỏi một lượt. Ông già kia liền lộ vẻ ngạc nhiên 
ra mặt, rõ ràng là cảm thấy kinh ngạc trước chuyện Trác Mộc Cường Ba biết nói tiếng Tạng cổ; 
thế nhưng, ông ta cũng chỉ lạnh lùng đáo một câu: "Không biết", rồi quay người đi thẳng. 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên. Gã hiểu rõ, đồng bào của mình đều là những người 
nhiệt tình hiếu khách, nhưng dân tộc trong núi này sao lại lạnh lùng như nước đá thế kia? Lạt 
ma Á La và Trác Mộc Cường Ba lại chia nhau đi hỏi mấu người khác, tử tế một chút thì trả lời 
"Không biết", còn đâu thì thấy họ lại gần là đã tránh ra xa, đi được mấy bước lại dừng, ngoảnh 
đầu quan sát. Thẳng thừng hơn nữa, có người thậm chí còn lớn tiếng quát đuổi: "Đi đi, đi đi, chỗ 
chúng tôi đây không tiếp khách vùng ngoài. Mặc xác các anh là người gì thì người! Mời các anh 
mau mau ổi khỏi đâu cho” 


Đã đến giờ cơm tối, người trong làng dường như đã hẹn nhau trước, đột nhiên tản đi hết, nhà 
nhà cửa kín như bưng, đường làng bỗng dưng trở nên hoang vắng thê lương. Tám ngượi chán 
nản tụ lại giữa làng, nhìn gió thổi lá bau xào xạc, câu cỏ đung đưa, tâm tình trĩu hẳn xuống. 
Đường Mẫn dầu môi lên nói: "Người ở đây sao lại như thế chứ? " Trương Lập và Nhạc Dương 
ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời thế nào. 

Giáo sư Phương Tân nói: "Có lẽ là mỗi nơi mỗi phong tục thôi” Ba Tang chỉ cười gằn không ra 
tiếng. 


Lạt ma Á La nói: "Theo bản đồ, thì nơi kia cũng gần ở đây thôi, không biết người trong làng nàu 
có biết gì không nhỉ” 


Trang 625/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không thể nào đây, chuyện từ hơn ngàn năm trước, ai nhớ nổi chứ" 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu phản đối: "Không, có rất nhiều nơi đã mất hết văn tự và hình vẽ ghi 
chép sự kiện, nhưng người dân địa phương vẫn dùng hình thức truyền thuyết hoặc câu chuyện 
thân thoại để lưu truyền cho đời sau. chẳng hạn như dân cư ở Song Nhũ Sơn, Hán Vương mộ 
đều biết truyền thuyết nói về mộ cổ" 

Lữ Cánh Nam nói: "Người ta đã không hoan nghênh, vậy chúng ra ra ngoài thông dựng lều hạ 
trại đi. Đằng nào cũng không thiếu nước với thức ăn. Sáng sớm mai sẽ lên đường, không làm 
phiền tới họ nữa” 


Vậy là cả nhóm chọn một khoảng đất trống phía Đông làng, cắm lều hạ trại, đốt lửa nấu cơm. 
Trác Mộc Cường Ba giúp Đường Mẫn nhen lửa, bị cô trêu chọc, hun cho muội khói dính đen sì 
cả mặt. Nước còn chưa sôi, bỗng nghe sau lều có tiếng cãi vã. Trác Mộc Cường Ba chạy ra xem 
thử, thì thấy Ba Tang đang lạnh lùng nhìn một đứa bé trai chừng tám chín tuổi, Trương Lập và 
Nhạc Dương đang mỗi người nói một câu gì đó. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba tới, cả hau vội 
tranh nhau nói: "Cường Ba thiếu gia, thằng nhỏ này ăn trộm đồ của chúng ta" 


Mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất, hình như vừa chơi đùa thỏa thích ở đâu về, đôi mắt sáng cứ 
nhìn chằm chặp vào người ta không chịu chớp, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, điệu bộ vẻ như oan ức 
lắm. Trác Mộc Cường Ba thân thiện hỏi: "Bé con, tên cháu là gì? " 


Đứa bé cũng lấy làm ngạc nhiên trước người đàn ông biết nói tiếng Tạng cổ này, ngước lên nhìn 
thân hình cao lớn của Trác Mộc Cường Ba: "Tôi tên Thứ Cát” 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Tốt lắm, Thứ Cát, có thể cho chú biết tại sao cháu lại trộm đồ ăn 
của chúng ta không? ” 


Sắc mặt Thứ Cát lập tức đầu vẻ phẫn nộ, bàn tay nhỏ lại càng nắm chặt hơn: "Không có! Tôi 
không có! " Điệu bộ thằng nhóc như thể đang nói, có đánh chết tôi cũng không thừa nhận. 


Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên: "Nó bảo không ăn trộm” 


Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc kêu lên: "Nói bậy đấy! " Trương Lập nói: "Tôi tận mặt 
chứng kiến nó đang lục balo của chúng ta. Anh Ba Tang cũng trông thấy nữa, nếu không phải 
anh ấy bắt nó lại, thằng nhóc này đã lỉnh mất từ lâu rồi” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Trong balo có thiếu thứ gì không” 
Ba Tang lạnh lùng đáp: "Phát hiện ra sớm, nên không để nó lấy mất thứ gì" 


Trác Mộc Cường Ba xoa xoa đầu Thứ Cát, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Bỏ qua đi, trẻ con nơi 
rừng sâu núi thẳm, chưa thấy balo to như thế bao giờ, hiếu kỳ một chút cũng là thường thôi. 
Đằng nào chúng ta cũng không mất gì cả, các cậu nghĩ sao? " 

Trương Lập nói: "Thằng nhóc này ở trong làng kia, lúc nãy tôi đã thấu nó rồi” 

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết, tôi cũng thấy nó rồi" Lúc ở trong làng thằng bé này đứng 
cạnh một phụ nữ trung niên, quần áo khi ấu vẫn còn sạch sẽ. Ba Tang hơi lỏng tay ra, tay kia 
hất về phía thằng bé, ra hiệu nó có thể đi được rồi. 


Trang 626/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Không ngờ, Thứ Cát lại hiểu lắm, nó lớn tiếng rống lên: "Các người giết tôi, anh Đa Cát nhất 
định sẽ báo thùi " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười ngồi xổm xuống, quệt quệt muội than trên mặt, vẽ một cái vòng 
trên má Thứ Cát, cười cười bảo: "Ai nói chúng ta sẽ giết cháu? Cháu về nhà được rồi, lần sau 
muốn xem gì thì bảo với chúng ta, trong cái túi nàu có nhiều thứ thú vị lắm" 


Thứ Cát nghi hoặc tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, lùi lại mấy bước rồi mới quay người bỏ 
chạy. Chạy được vài bước, thằng bé quay đầu lại ngó xem bọn họ có đuổi theo không. Đào 
đám Trác Mộc Cường Ba không đuổi theo, cậu nhóc mới hét lớn: "Kẻ Cướp! Ăn trộm..." rồi 
chạy tót vào làng. 


Lạt ma Á La và Giáo sư Phương Tân cùng Lữ Cánh Nam đi quan trắc địa hình quay trở lại, báo 
cho những người còn lại biết, vị trí đánh dấu trên bản đồ chắc là ở phía Đông làng, lệch về phía 
Nam chừng ba mươi độ, cách khoảng 30km, nhưng đó là đường chim bay, còn vượt núi băng 
rừng thì thật khó nói là phải đi mất bao lâu nữa. Trác Mộc Cường Ba kế sơ qua chuyện về Thứ 
Cát cho mấy người. Lúc này, một phụ nữ trung tuổi đang ngại ngần đứng cạnh lêu trại của họ, 
thấp giọng nói: "Nàu..." 


Cả bọn quay lại, liền thấy người phụ nữ người Tạng chừng bốn mươi tuổi đang khom mình cúi 
đầu nói: "Thằng bé đó, thật là ngại quá. Thứ Cát bướng bỉnh quá, thật là làm phiền các vị, tôi 
dẫn nó đến xin lỗi đây" Thứ Cát lấp ló phía sau vạt áo mẹ nó, vẻ mặt xem chừng không phục. 


Trác Mộc Cường Ba đứng dậy nói: "Không có gì, Thứ Cát là đứa trẻ ngoan. Nó hiểu chuyện 
lắm" 


Người phụ nữ trung niên kia nói: "Thực sự hết sức xin lỗi chuyện vừa rồi trong làng, cả làng 
chúng tôi, mọi người đều thờ ơ với khách từ phương xa đến quá. Nếu mọi người không ngại, xin 
mời đến nhà tôi” 


Lời mời nàu khiến mọi người đều mừng ra mặt, dù sao thì nước vẫn chưa đun sôi, sau mấy câu 
khách sáo, cả nhóm Trác Mộc Cường Ba liền thu dọn đồ đạc, dọn vào nhà Trác Mã. Phòng ốc 
rất rộng rãi, thừa đủ chỗ cho tắm người nghỉ ngơi. Chồng Trác Mã vào núi săn bắn, phải muộn 
hơn nữa mới về. Mọi người trò chuyện được đôi ba câu, khay trà sữa nóng hôi hổi đã được bưng 
lên bàn. 


Trương Lập ăn uống nhồm nhoàm, rồi rối rít khen: "Bánh xốp của chị Trác Mã ngon thật đấy. 


Đây mới là điểm tâm kiều Tạng chính gốc chứ lại” 


Trác Mã cười cười: "Ngon thì ăn nhiều một chút đi, nhà chúng tôi cũng lâu lắm rồi không có 
nhiều khách thế này" 


Lữ Cánh Nam hỏi: "Phải rồi chị Trác Mã, vừa nãy trong làng xảy ra chuyện gì vậu? Sao mọi 
người đều lạnh lùng như vậy? " 


Trác Mã ngượng ngùng đáp: "Chuyện này...đã là tập tục từ rất nhiều năm trước rồi, tất cả đều là 
quy củ tổ tiên truyền lại. Chúng tôi sống trong chốn rừng sâu núi thắm nàu, cũng ít khi gặp được 
người nơi khác đến, nên không biết đạo đãi khách, có chỗ nào không phải, mong các vị bỏ quá 
cho” 


Trang 627/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La hỏi: "Vậy người ở đâu thuộc bộ tộc nào thế? " 
Trac Mã nói: "Chúng tôi à, chúng tôi là người Công Bố Ba” 

Lạt ma Á La chau mày: `\Công Bố Ba? Trước nay hình như chưa nghe nói có một dân tộc nào 
như vậy cả 


Trác Mã đứng lên nói: `'Chúng tôi sinh sống mãi sâu trong núi, người biết đến không nhiều lắm 
đâu. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút, các vị cứ tự nhiên" 


Sau khi Trác Mã đi khỏi, tám người vừa thưởng thức đồ ăn thức uống, rồi sôi nổi bàn luận, cho 
rằng mình vẫn số đã chuyển. Lạt ma Á La đột nhiên cảm thấu vùng bụng có gì đó không ổn, 
đầu óc nặng nể như đã uống rất nhiều rượu, ông nhổm đứng lên: 'Không ổn, những thứ này 
không ổn' Vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngã huụch xuống đất. Mọi 
người thảu đều kinh hãi, nhưng quá muộn, người nào người nấu đều đổ nghiêng đổ ngã, chẳng 
mấy đã ngủ thiếp đi. 


Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, đầu giường 
đặt một chiếc hộp Bát Bảo, bên trên khắc đại bàng và mây lành, màn trướng buông rũ, nệm 
giường vừa mềm mại vừa dễ chịu, toàn bộ đều làm bằng tơ lụa thượng hạng, vách tường bên trái 
có am thờ Phật, đèn lửa sáng rõ, khói xanh vấn vít tỏa bay. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc cái đầu 
nặng như đá, thầm nhủ: `Mình đang ở đâu đây? Trong mơ chăng? ' 


Trác Mộc Cường Ba nhốm người xuống giường, quần áo vẫn còn nguyện vẹn, ba lô đặt trên 
bàn, đồ đạc không thiếu thứ nào, chỉ là không biết những người khác đã đi đâu mất. Đầu óc gã 
lúc này mê man, không cần thận chạm tay vào làm đổ chiếc ghế, bên ngoài liền có người bước 
vào, cung kính nói: `Ngài tỉnh rồi ạ. Thánh sứ đại nhân' 


Trác Mộc Cường Ba luống ca luống cuống, hoang mang hỏi: `Cái gì...cái gì sứ? ' 


Người kia quò một chân xuống, nói: Thánh sứ đại nhân, ngài là Thánh sứ đại nhân của bộ tộc 
Công Bố chúng tôi 


Thị lực Trác Mộc Cường Ba đã dần dân khôi phục, thấy trước mắt mình có một thanh niên cao 
lớn khỏe mạnh đang quò một chân, sắc da hơi ngăm đen, trán rộng mũi cao, đôi mắt sáng rỡ. 
Gã lầm bẩm nói: `Các người, các người có nhằm lẫn gì không? ' Gã sống bằng này tuổi đầu, đâu 
là lần đầu tiên nghe thấy tộc Tạng có một nhánh gọi là Công Bố, làm sao gã có thể trở thành 
cái gì sứ của bộ tộc nàu cho được? 


Thanh niên kia nói: Không thể lảm được, ba vị trưởng lão xưa nau chưa bao giờ nói sai. Ngài 
chính là Thánh sứ đại nhân của chúng tôi, đây là sự thật đã được Thần khâm định từ mấy ngàn 
năm trước rồi 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: `Cậu tên gì? ' 
Thanh niên cúi đầu đáp: `Tiểu nhân là Na Thâm 


Trác Mộc Cường Ba liền dịu giọng nói tiếp: `\NÑa Thâm, Na Thâm, những người bạn của tôi đâu 
rồi? ' 


Na Thâm cung kính đáp: `Bạn của Thánh sứ đại nhân đều đang ngủ ở một căn phòng khác 


Trang 628/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: YTại sao Trác Mã lại đánh thuốc mê chúng tôi? ' 
Na Thâm đáp: `Là để xác định thân phận của Thánh sứ đại nhân" 


Trác Mộc Cường Ba hoang mang đáp: Trưởng lão xác định thân phận của tôi bằng cách nào? 
Bọn họ dựa vào cái gì mà nói tôi là Thánh sứ? Cậu dẫn tôi đi gặp trưởng lão xem? ' 


Na Thâm sợ hãi nói: `Chỉ có người trưởng lão muốn gặp mới có thể gặp mặt trưởng lão, bâu giờ 
thánh sứ đại nhân ngài không thể đi gặp trưởng lão được? 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, cầm lụ nước lạnh trên bàn uống ừng ực cho bản thân tỉnh táo 
thêm chút nữa rồi hỏi tiếp: '`Vậy Thánh sứ đại nhân này có thể làm những gì? ' 


Na Thâm đáp: `Ba bị trưởng lão nói, Thánh sứ đại nhân xũng phải tới Cánh cửa sinh mệnh, 
chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp Thánh sứ đại nhân và các bạn của ngài đến Nạp Bạc Thác" 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người: `'Cánh cửa sinh mệnh? ' Gã dường như hiểu ra gì đó, lại như 
mù mờ không hiểu, hoàn toàn bỏ sót mất chữ `cũng kia. 


Trong bóng tối mù mịt, những ngọn đuốc như ánh đom đóm lập lòe, ghép thành một đường dài 
ngoằn ngoèo khúc khuủu. Mỗi người đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trong ánh sáng 
của ngọn đuốc trên tau, bên phải là vách đá, bên trái trống không mờ mịt, thi thoảng lại có đá 
vụn rơi xuống, song lại không có bất cứ tiếng vọng nào. Thì ra, con đượng bọn họ đi không ngờ 
lại giống hệt như con đường nhỏ tiến vào Mặc Thoát bên sông Nhã Lễ Tạng Bố, trên dưới là 
bầu không thăm thẳm, con đường ở giữa nhô ra rộng chưa đến một mét, mà lúc này còn tối om 
như mực, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Soares ngoảnh đầu nói: `Đáng lẽ phải 
mang thằng oắt kia đến, có khi bâu giờ đã qua chỗ này rồi ấu chứ 


Merkin nói: `Mang hắn đi cũng vô dụng, thằng oắt ấy cả đời cũng chưa ra khỏi Mặc Thoát, hắn 
chỉ nghe theo những gì tổ tiên hắn truyền lại mà thôi, còn chúng ta mới có bản đồ. Thật không 
ngờ địa hình ở đây lại phức tạp thế này, cái chỗ quủ này làm sao mà hình thành được nhỉ? ' 


Soares nói: `'Chắc là cao nguyên đá vôi, nhưng chất đá ở đây và nham thạch trên mặt đất hoàn 
toàn không giống nhau. Để tôi nghĩ lại xem no, tàừ đầu đến giờ vẫn đi xuống dốc. Từ trên mặt 
đất xuống đây chắc khoảng một ngàn mét, đã đi qua tầng nham thạch trầm tích rồi. Vách đá ở 
chỗ này dường nhự đều do nham thạch cứng cấu thành, hơi giống đá rhụolite, có lẽ là một khe 
ngầm hoàn toàn bít kín hình thành từ những vân động tạo sơn ban đầu của địa cầư' 


Merkin nói: `Bâu giờ bốn phía đều tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao mà tìm kiếm 
đây? ' 

Soares đáp: `Cứ men theo con đường này tiếp tục đi đi. Tôi nghĩ thằng oắt ấy nói cái gì mà như 
dây thừng nhà trời sẽ nối tới cánh ta của Thủ la, chắc là phải có cầu mới đúng" 


Merkin lắm bẩm: `Bao nhiêu năm như vậu, có trời mới biết còn hay không! 


Hai người vừa nói vừa tiếp tục tiến lên, đột nhiên Soares dừng bước, Merkin cũng dừng lại theo, 
đám người phía sau cũng đều đứng lại, người thứ năm không kịp dừng bước, bất cần đụng vào 
người đứng trước. Người thứ tư đi trên con đường nguy hiểm này suốt một quãng thời gian dài, 
vốn đã mỏi gối chùn chân, bị chạm vào một cái, liền `'loạt soạt' nghiêng đầu sang bên không có 


Trang 629/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vách đá. Merkin vươn tay ra, không cần quay đầu lai đã kéo người thứ tư về, đồng thời nói: `Rơi 
xuống là chết chắc đấy, tự chú ý đỉ 


Soares nói: `Xem ra đã tới rồi 
Merkin ngoảnh đầu: `Lần này thì đúng là thê thảm' 


Chỉ thấy phía trước cái khe khổng lô tăm tối, hai cây trụ sắt cắm sâu vào vách đá, nhưng xích sắt 
bên trên đứt từ đời nào, không biết đã rơi đi đâu mất. Soares sờ soạng cây trụ sắt nói: 'Những 
đồ sắt nàu chắc là đã phết lên một lớp vật liệu chồng gỉ nhân tạo, một ngàn năm ròi mà vẫn 
không thay đổi gì cả, ừm, vết cắt phẳng lắm, xem ra sợi dây xích duy nhất nối liền đại hiệp cốc 
này đã bị người ta phá hoại rồi. Nhìn dấu vết chỗ đứt đoạn, có lẽ là cổ nhân từ ngàn năm trước 
gây ra, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? ' Merkin nói với người đứng sau lưng: `Max, bắn 
một quả pháo tín hiệu đi, xem tình thế xung quanh thế nào' 


Pháo sáng lập lòe bay lên, chiếu rọi đại hiệp cốc tối tăm rõ như ban ngày, nhưng phạm vi chiếu 
sáng cũng rất có hạn, nên đại hiệp cốc không rõ sâu rộng thế nào này vẫn ẩn dung mạo của 
mình trong bức màn đen tối. Merkin không nén nổi kinh ngạc thốt lên: 'Khe nứt rộng quá, 
không ngờ lại chẳng nhìn được bờ đối diện nữa' 


Soares đề nghị: `Bắn thêm mấy phát nữa xem, hình như tôi vừa thấu cái gì đó' 
Lại có mấy quả pháo sáng nữa được bắn ra, Merkin lắc đầu: 'Vẫn chẳng thấy gì cả mài 
Soares cố giữ bình tĩnh, nói: Tôi thấy rồi 


Merkin vội hỏi: `Anh trông thấu gì? ' Y hiểu rõ, Soares có đôi mắt cảu loài cú vọ, thị lực trong 
bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều. Giọng Soares như thể chính y cũng không tin vào 
những điều mình nói: `Đối diện, phía chính diện có nhà 


`\Nhài! ' Merkin kinh ngạc thốt lên thành tiếng, trên vách đá cao ngất, dốc đứng nàu không ngờ 
lại có một ngôi nhà, cứ nghe như truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm vậy. Soares khẳng định chắc 
chắn: `Đúng, nói một cách chính xác, phải nói là chùa hau miếu mới đúng. Tôi thấy rồi, có chùa 
chiền miếu mạo, không chỉ một ngôi đâu, chúng bám dính trên vách đá đối diện, Đảo Huyền 
Không, không sai, chính là ở đây, Đảo Huyền Không tự! ' 


Merkin kích động kêu lên: `Nhanh, dùng tia laze đo khoảng cách xem bao xai 
Max lấu máu đo ra, loay hoay một lúc rồi nói: `Ông... ông chủ, hai, hai trăm linh bảu mét 


Soares nói: `Xa vậy làm sao qua được? ' Giờ đây cầu dây sắt đã đứt, cho dù có một sợi dây thừng 
dài đến thế, cũng không thể nào ném qua bờ đối diện được. 


Merkin trầm ngâm giây lát rồi nói ngay: `Ðo thử bên dưới... 
Soares nói: `Anh muốn trèo xuống vách đá, sau đó lại bò từ dưới lên à? ' Merkin khẽ gật đầu. 
Max giở máu đo ra, rồi còn kinh ngạc gấp bội: `Ông... ông chủ, không...không đo được" 


`Hả? ' Merkin giật lấu cái máy đo, đích thân thao tác lại một lượt, quả nhiên không có con số 
nào hiển thị lên màn hình, liền bực tức chửi một tiếng: `Làm thế chó nào vậy? ' 


Trang 630/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares lắc đầu: `'Không có gì là lạ, bên dưới chỗ này quá nửa là có hệ thống nước ngầm, giống 
như sông Nhã Lễ Tạng Bố ấy, cũng chỉ có một dòng sông như thế ngàu đem xối xả, mới có thể 
mài được một khe ngầm sâu thế này thôi 


Merkin phản đối: `Cho dù có hệ thống nước ngầm thì tia laze vẫn xuyên qua được chứ 


Soares gật đầu: `Đúng vậy, nhưng có nước thì sẽ có bụi nước, chỉ cần tầng bụi nước đủ dày thì 
sẽ có thể hấp thu và chiết xạ tia laze giống như tảng khí quuển, tín hiệu truyền về quá vếu, 
không thể làm vật liệu mẫn cảm với ánh sáng trong thiết bị này phản ứng. Tốt nhất cứ dùng mắt 
trực tiếp quan sát còn hơn, bắn pháo sáng đi 


Lại một quả pháo sáng nữa bắn thẳng xuống dưới, chỉ thấu luồng sáng chói lòa biến thành một 
điểm sáng nhỏ trong màn đêm, sau đó chìm dần chìm dần....cuối cùng thì biến mất không còn 
tăm tích. Soares hít một hơi khí lạnh thốt lên: `Khá lắm, ít nhất cũng phải trên một ngàn mét, 
hơn nữa dù có xuống được bên dưới, chúng ta cũng không qua được con sông đó đâu, xem ra 
cách này của anh không thực hiện được rồi 


Merkin vẫn không cam tâm nói: `Ðo bên trên cho tao xem nào' 


Soares lắc đầu: `Vô dụng thôi, vừa nãu không phải đã nói rồi sai, ở đây cách lối vào khe nứt ít 
nhất cũng hơn một ngàn mét, bên trên quá nửa không phải là đỉnh vòm như quy tắc thông 
thường, cấu tạo như vậy căn bản là không trèo lên được đâu' 


Max đo kết quả rồi nói: 'Một ngàn hai trăm ba lăm mét, ông chủ, chúng ta không lên nổi đâu 


Soares nói: `Bâu giờ chỉ có thể nghĩ cách trực tiếp nối liền hai bờ vực lại thôi, có khả năng này 
không nhỉ? ' 


Rõ ràng biết đích đến đã ở ngay trước mắt, vậu mà lại bị vực sâu hiểm yếu ngăn cách, quả thực 
khiến người ta phải nôn nóng ?***###* bôi. Merkin cũng không giữ nổi trầm tĩnh, cứ gãi đầu liên 
tục, cuối cùng bật ra một tiếng: `\Có cách rồi, có thể dùng ống phóng hỏa tiễn bắn dâu thừng 
móc câu hoặc dây thép sang bờ đối diện 


Soares tức khắc phản đối: Không được. Chúng ta đi xuống ở chỗ cách di chỉ Cổ Cách chừng 
20km, sau đó là đi thẳng một mạch theo hướng Đông bắc, bầu giờ e là đang ở độ sâu 1000m 
bên dưới di chỉ Cổ Cách rồi, gây tiếng động quá lớn, chỉ sợ kinh động người ở bên trên 


Merkin nói: '`Vậu thì có thể sử dụng thiết bị phát xạ lực từ 


Soares nói: `Nhưng theo tôi được biết, những thiết bị ấy đều rất lớn, làm sao mang xuống tận 
dưới này được 


Merkin đáp: Tôi có thể kiếm được thiết bị bắn dâu thừng xách tau, ở Mỹ, những người làm địa 
chất thường xuyên sử dụng thứ này, giờ Trung Quốc cũng đã có sản phẩm cùng loại. Lập tức trở 
ra đi, tôi gọi điện liên hệ với đám người ấu, muộn nhất là ngàu mai là có thể cho máy bay ném 
đồ xuống khu vực gần đây rồi 


Soares bổ sung thêm: `Còn dây thừng dài nữa' Y thoáng nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói: 'Còn mấy 
món đồ thí nghiệm kia nữa 


Merkin hơi nhếch mép cười: `Có thể dùng được rồi sao? Vậu thì..." 


Trang 631/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thánh hồ Nạp Bạc Thác 


Ngày hôm sau, mọi người lại tụ tập ở phía Đông thôn làng, lần này có khác biệt là, ba lô hành lý 
đều do người trong bộ tộc Công Bố gánh thay. Mỗi người trong nhóm có một con ngựa để cuỡi, 
song cho đến giờ, ai nấy vẫn lờ mờ không hiểu nỏi tối qua rốt cuộc đã xảu ra chuyện gì, chăng 
hiểu sao mới ngủ qua một đêm, Trác Mộc Cường Ba đã thành Thánh sứ đại nhân của người 
Công Bố rồi. Có điều có một chuyện đã làm rõ được, nơi họ muốn đến lần này, cũng chính là 
Cánh cửa sinh mệnh dược ghi chú trên bản đồ, là nơi người bộ tộc Công Bố hết sức quen thuộc, 
bởi vì cánh cửa ấy là thánh địa mà bọn họ đời đời canh giữ bảo vệ. Tương truyền, Cánh cửa sinh 
mệnh ấy nằm ở trung tâm một cái hồ, họi là Hồ Nạp Bạc Thác, ngoài Thánh sứ đại nhân ra, 
những người khác đều không thể tiến vào. Người bộ tộc Công Bố bào đời nay đều nghiêm cần 
tuân thủ quy tắc đó, đợi chờ Thánh sứ đại nhân xuất hiện. 


Sự phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt ở đây khiến tấc cả đều cảm thấy không quen mắt. Bọn họ 
không thể cưỡi trên ngựa, rồi hò hét với đám người Công Bố đang giúp mình vác balo như quát 
nô lệ được. Cuối cùng đành thõa hiệp, để ba lô đồ đạc trên lưng ngựa, chỉ c ân một mình Na 
Thâm dẫn đường, cả đoàn bắt đầu tiến về phía Cánh cửa sinh mệnh. Trên đường, mọi người 
đều rôm rả hỏi han Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế này thì đúng là đã 
làm khó cho gã, đừng nói là bản thân gã không hiểu gì, đến cả Na Thâm cũng không hiểu rõ 
ngọn ngành, chỉ biết là ba vị trưởng lão đã tuyên bố với cả làng rằng, Trác Mộc Cường Ba chính 
là Thánh sứ đại nhân mà bộ tộc Công Bố bọn họ đợi chờ đã mấy ngàn năm nay, vậy là Trác 
Mộc Cường Ba liền trở thành Thánh sứ đại nhân. Mọi người không hỏi được nguyên nhân đều 
lấy làm thất vọng, song chỉ thoáng sau đó lại nhao nhao hỏi những vấn đề khác, Trương Lập láu 
táu hỏi: `Nạp Bạc thác sao lại ở chỗ này nhỉ? Tôi còn nhớ....' 


Câu trả lời của Na Thâm là: `Nạp Bạc Thác xưa nay vẫn ở chỗ nàu, mấy vạn năm trước, nữ thần 
Nila xinh đẹp từ trên thiên giới... 


Trương Lập vội xua tay nói: `Được rồi, được rồi, tôi không phải muốn hỏi chuyện này! 


Lạt ma Á La lên tiếng: `'Tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi, có phải muốn hỏi một cái hồ khác cũng có 
tên này phải không. Thực ra Nạp Bạc Thác vốn có nghĩa là cái hồ ở phía sau khu rừng, phàm là 
hồ hay biển ở sau rừng rậm, bất kể lớn nhỏ ra sao, chúng ta đều có thể gọi là Nạp Bạc Thác. 
Những hồ cùng tên như vậy, ở khu vực A lú cũng có, Thanh hải cũng có, Vân Nam cũng có' 


Lữ Cánh Nam hỏi: `Phải rồi, người trong làng bị sao vậy? Lúc nào họ cũng lạnh lùng với người 
nơi khác đến như vậy à? ' Tối hôm trước, Trác Mã chỉ đáp cho qua chuyện, Lữ Cánh Nam vẫn 
thấy đáp án đó không được thõa mãn cho lắm. 


Na Thâm nói: `Đó là quụ củ trong thôn, đối với người nơi khac đến nhất định phải hững hờ lạnh 
lùng, không được tùy tiện ngênh đón những kẻ ngoại lai 


Đường Mẫn tò mò hỏi: `Vậu ư? Tại sao vậy? ' 


Na Thâm đáp: 'Thực ra chuyện này đã phai nhạt đi trong kú ức nhiều người rồi, vì vậu mọi 
người cũng không biết tai sao như vậy đâu. Tôi từng được nghe các bị trưởng lão kể về nguyên 
nhân của sự việc nàu. Tương truyền, hơn trăm năm về trước, thôn làng của chúng tôi cũng giống 
những nơi khác, người trong làng đều hết sức nhiệt tình hiếu khách. Cũng tại làng ở nơi xa xôi 
cách trở, hiếm hoi lắm mới có một vị khách từ nơi khác đến, khi ấy có lẽ chúng tôi còn nhiệt 


Trang 632/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tình hơn những làng khác nữa cũng nên. Rồi đến một ngày, có một quái nhân tóc vàng mắt 
xanh xuất hiện. Điều khiến người ta kinh ngạc là hắn nói tiếng Tạng rất lưu loát, hoàn toàn có 
thể trao đổi voeis người trong thôn. Mọi người đều chiêu đãi hắn rất nhiệt tình, coi hắn như anh 
em ruột thịt của mình vậu, còn quái nhân ấy cũng kể cho dân làng nge rất nhiều chuyện ở thế 
giới bên ngoài. Về sau, hắn lân la dò hỏi về Cánh cửa sinh mệnh... 


Sơi cương ngựa Trác Mộc Cường Ba đang kéo bỗng rung lên, con ngựa tức khắc dừng lại, tìm gã 
dường như cũng giật đánh thót một cái. Chỉ nghe Na Thâm chậm rãi kể tiếp: `Chúng tôi cũng 
không biết hắn ta nghe ở đâu tin tức này, nhưng thời đó dân phong thuần phác, mọi người đều 
sẵn lòng chia sẻ bị mật sâu thắm nhất trong lòng mình với hắn, nên đã nói cho hắn biết... 


Na Thâm ngưng lại một chút để lấu hơi. Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba đều không nén 
được buột miệng thốt lên: `Về sau đó thì như thế nào? ' 


Sắc mặc Na Thâm đượm vẻ bị thương, buồn bã nói: `Về sau, sau khi kẻ ấy từ biệt dân làng, 
không ngờ đã tự tìm đến Nạp Bạc Thác, lại còn thuê rất nhiều công nhân gánh đồ, đến khi 
người làng phát hiện được thì bọn cũng đã vào trong Cánh cửa sinh mệnh rồi 


Trác Mộc Cường Ba lạnh toát cả người, thảm nhủ: 'Vậy là những chỗ có thể đi được, đều đã bị 
người khác đi mất rồi. Hơn 100 năm trước, Stanleul Nhất định là ông tal ' Gã nhớ lại cảnh tượng 
ở đại cung ** Puch, chỉ có tượng đá, cơ quan, các bức bích họa khổng lồ, còn đâu mọi thứ đáng 
tiền đã bị cướp phá sạch, lẽ nào lần này đi Cánh cửa sinh mệnh cũng lại gặp phải kết cục như 
thế sao? Trong đầu Trác Mộc Cường Ba vang lên những lời Lữ Cánh Nam từng nói: `Châu báu 
của cải nhiều như lông trâu, được ào ạt vận chuuển về nước Anh' trong lòng lại không khỏi 
ngấm ngầm run rấu. 


Lạt ma Á La điểm đạm hỏi: `Vậy người làng không ngăn ông ta lại à? ' 


Na Thâm cúi đầu ói: `\Cánh cửa sinh mệnh là cánh cửa cấm của người Công Bố chúng tôi, toàn 
bộ dân làng đều không được phép bước vào' 


Lạt ma Á La giận dữ gắt lên: `Ngu xuẩn, vậu các người cứ mở mắt trân trân ra nhìn đám trộm 
cướp đó đi vào thánh địa tổ tiên để lại, giao cho các người nhiệm vụ đời đời canh giữ ấu hau 
sao? , ' So với Trác Mộc Cường Ba, trong lòng ông lúc này còn lo âu gấp bội. 


Na Thâm cúi đầu không đáp. Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài nói: Xem ra nơi chúng ta tới quá 
nửa lại là một cái hang không rồi 
Lữ Cánh Nam nói: `Để xem rồi hãy nói 


Đột nhiên ngựa không chịu đi tiếp nữa, cứ thấp giọng hí lên khe khẽ. Rừng phong dường như 
đã hết, xa xa vọng lại tiếng gầm rú của loài động vật nào đó. Na Thâm giải thích: `'Phía trước có 
mãnh thú, lũ ngựa đã cảm giác thấy nguy hiểm' 


Lữ Cánh Nam liền phân chia: "Trương Lập, đại sư, giáo sư và Mẫn Mẫn, mấy người ở lại trông 
ngựa, chúng tôi đi lên trước xem thế nào' 


Năm người tiến về phía trước được chừng trăm mét, thấy ở bìa khu rừng có một hang động ởi 
vào lòng núi. Trên bãi cỏ phẳng rộng chừng năm chục mét vuông ngoài cửa hang, có một người 
đàn ông dân tộc Tạng, tau cảm chiếc xiên hai lưỡi, đang quần nhau với một con báo lớn. Na 


Trang 633/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thâm vừa thấy vội nói: `Na Nhật đấy, tôi qua giúp chú ấu mộ tay đã' Dứt lời liền vẫu tau chào Na 
Nhật, cứ thế tau không lao thẳng vào trận chiến. 


Nhạc Dương kêu lên: `Chà, có phải báo hoa không nhỉ? ' 


Na Thâm xông vào con báo hoa. Con báo đã quần nhau với Na Nhật hồi lâu, giằng co dền dứ 
không phân cao thấp, đột nhiên lại thấu kẻ lạ mặt xuất hiện, liền gầm lên một tiếng với Na 
Thâm, rồi lao bổ tới. Na Thâm không buồn tránh né, đấm thẳng vào giữa trán con báo hoa đang 
nhào tới một cú mạnh như búa bổ, khôn ngờ hất ngược cả con vật về phía sau. Con báo lăn tròn 
dưới đất mấy vòng, biết kẻ mới đến này rất lợi hại, liền xoay người định chạy vào hang động, 
song lại thấy Na Nhật cầm xiên sắt chặn trước cửa hang như một pho tượng Kim Cương giữ cửa. 
Na Nhật nói: `'Con báo này giảo quyvệt lắm, lần trước suýt chút nữa thì bắt được nó rồi, kết quả 
vẫn để nó chạt mất. Tối qua chú ở đâu canh trước cửa hang tròn một đêm mới đợi được nó ra 
ngoài kiếm mồi đấy 

Na Thâm cười nới: 'Chú Na Nhật, thân thủ hình như hơi chậm thì phải, đối phó với một con 


báo này cần gì tốn thời gian thế. 


Na Nhật tỏ vẻ không phục: `'Nếu không phải sợ làm hỏng mất bộ da thì chú giết nó từ lâu rồi, 
cần gì phải lâu la mất thời giờ 


Na Thâm nói: 'Nhìn cháu đây này, đảm bảo không làm rụng cả một sợi lông' Dứt lời liền lao bổ 
tới chỗ con báo hoa. 


Nhạc Dương hỏi: `Động vật được nhà nước xếp hạng bảo vệ cấp hai đấy, chúng ta có nên ngăn 
họ lại không nhỉ? ' 


Na Thâm đáp: `À, phải rồi, nói ra mới nhớ, bốn hôm trước Đa Cát dẫn một vị Thánh sứ khác 
đến Cánh cửa sinh mệnh rồi, từ hôm đấy đã về đâu' 


`Hả? ' Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc, vội hỏi: `\Cậu nói cái gì? Một vị...thánh sứ 
đại nhân khác? ' 


Na Thâm gật đầu: 'Vâng, tôi không thích cái vị thánh sứ đại nhân đó, vì ông ta giống hệt cái kẻ 
mà các vị trưởng lão vẫn kể, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ' 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ hoảng sợ ngước nhìn ra phía sau, mọi người đều có cảm xúc tương tự. 
Ben, đối thủ lớn nhất của họ đã đến Cánh cửa sinh mệnh trước đó những bốn ngà, nhóm của 
họ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Na Thâm thấu thần sắc mấy người có vẻ không ổn vội vàng 
giải thích: "Tôi không có ú nghĩ gì bất kính với thánh sứ đại nhân cả, chỉ là....chỉ là... 


Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: `Bọn họ có bao nhiêu người? Đã đi được bốn hom trước hả? ' 


Na Thâm đáp: `Người và trang bị của bọn họ nhiều hơn các ngài nhiều, chắc khoảng hai ba 
chục người gì đấy, xuất phát từ giờ Chuột bốn hôm trước. Sao vậy hả, thánh sứ đại nhân cũng 
không biết có một vị thánh sứ khác cũng đến ư? ' 


Trác Mộc Cường Ba thấy da đầu ngưa ran, nếu nói một trăm năm trước người kia chưa phát 
hiện, cũng chưa lấy được thứ gì, nhưng nhóm của Ben cũng đã tới đó rồi, hai ba chục người và 


Trang 634/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


các trang thiết bị hiện đại nhất, vậy thì còn lại thứ gì nữa đây? Giờ đây điều mà gã kỳ vọng nhất, 
ngược lại chính là bọn người của Ben cũng như gã, không phát hiện được điều gì trong Cánh 
cửa sinh mệnh kia. 


`Còn...con đu nữa không? Chúng ta có cần ởi tới đó nữa không? Giáo quan? ' Nhạc Dương cất 
tiếng hỏi. Tất cả những người còn lại đều tập trung vào Lữ Cánh Nam với ánh mắt dò hỏi. Cô 
liên hỏi Na Thâm xem đường còn bao xa. Na Thâm chỉ về phía xa đáp: `\Qua ngọn núi này là tới 
rồi 


Lữ Cánh Nam nghiến răng đáp: `Đi, dù thế nào cũng phải qua xem sao. Hi vọng có thể tìm 
được chút đầu mối gì đó. Bọn chúng không dám mang theo vũ khí, công nhiên ngồi các phương 
tiện giao thông trên không, không thể đi nhanh quá được, chúng ta vẫn có thể đuổi được' 


Cứ nghĩ đến lần này lại đến một nơi bị càn quét hai lần, không còn thứ gì, mọi người lại bắt đầu 
mồm năm miệng mười bàn luận xôn xao. 


Mọi người đang trò chuyện, Na Thâm đã dừng bước nói: `Đến nơi rồi 


Nhóm Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn khắp núi xanh ngắt màu cây lá, không hiều Na Thâm 
nói đến đâu rồi, chỉ thấu anh ta sải bước chân lên đỉnh dốc, đoạn nói: `Nạp Bạc Thác, Cánh cửa 
sinh mệnh, chính là ở chỗ này đây 


Trác Mộc Cường Ba liền theo Na Thâm trèo lên đỉnh dốc, vạch tán cây và bụi cỏ ra, phía trước 
liền hiện lên một quầng xanh biếc, làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng, cơn gió hồ thổi tới mát 
rượi. Hai mạt núi hai bên tựa như một chiếc thuyền đong đầy nước sạch, Nạp Bạc Thác, hồ 
nước nhỏ ẩn sau rừng câu này hình dáng tựa như một con mắt, hoặc có thể coi là hình thoi cũng 
được, nước hồ xanh ngắt như ngọc phỉ thúy. Giữa hồ có hai hòn đảo một lớn, một nhỏ, cây cối 
chằng chịt, tựa như hai tròng mắt vậy, bên trên lũ chim ríu rít chao liệng, lại càng khiến vẻ đẹp 
của hồ nước xanh ngăn ngắt thêm mấy phần. 


`A, đẹp quái ' Đường Mẫn ngạc nhiên thốt lên. 


Khi gió dừng sóng lặng, toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương làm từ ngọc bích, sắc xanh 
mơn mởỏn, khiến người ta không sao nén nổi tiếng thở dài cảm thán trước vẻ đẹp của sắc màu 
ấu. Chẳng rõ nước hồ sâu bao nhiêu, nhưng thoạt nhìn đã thấy tận đáy, đếm được cả lũ cá đang 
lững lờ bơi, lúc đúng lúc tĩnh, lúc giương vây lên hoan vũ, giôgns một thiếu nữ đang hất vạt áo 
xanh biếc lên nhảy múa, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt sóng, khói mù tỏa lan, vấn vít 
quanh hồ nước và núi non, làm khung cảnh trở nên như ảo mộng. Nhóm người của Trác Mộc 
Cường Ba đa phần đều đã đi Cửu Trại Câu, cũng biết nước ở đó như th ếnào, cũng biết đến thứ 
màu sắc lung linh đến độ khó thể hình dung ở nơi ấy, màu ngọc bích của cái hồ nàu cũng giống 
như nước ở Cửu Trại câu vậy, nhưng hồ ở Cửu Trại câu không lớn bằng, không có hồn bằng, 
không có cái vẻ linh động và thánh khiết như nơi đây. Bước lại gần hồ, mọi người gần như nín 
thở, phảng phất như thể thông qua mặt hồ mà nhìn thấu tiền thế kim sinh, Cánh cửa sinh 
mệnh, có thể cho con người ta một cuộc sống mới. 


Lạt ma Á La tuyên niệm Phật hiệu, ngồi xuống nhập định. Mọi người khác đều chìm đắm trong 
khung cảnh tuyệt mỹ, quên hết mọi vinh nhục ở đời. Bầu không xanh màu ngọc bích ở trên, hồ 
nước như phỉ thúy bên dưới, thi thoảng lại có bầy chim bay vụt qua, hình bóng phản chiếu 
xuống mặt nước, hoàn với làn mây tím trên trời cao, tất cả đều thật tự nhiên, trong lòng mỗi 


Trang 635/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người đều không khỏi dâng trào lên dòng cảm xúc `đúng là phải như thế" Mây nước mênh mang 
biến hoá phức tạp, nhìn ngắm sao cũng không thấy đủ, chẳng những đôi mắt, mà cả thân thể 
mỗi người cũng đều được hân thưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, linh hồn như tắm trong sự yên 
bình tĩnh lặng. 


Nhạc Dương khẽ hỏi Na Thâm: `Cánh cửa sinh mệnh ở đâu thế? ' 
Na Thâm chỉ vào hòn đải lớn hơn ở giữa hồ: `Ở đó chính là cánh cửa sinh mệnh' 


Trương Lập nói: `Hòn đảo ấu nhìn không lớn lắm thì phải, đúng không? Tại sao lại gọi là Cánh 
cửa sinh mệnh ' 


Na Thâm đáp: `\Chuyện này...nghe các vị trưởng lão nói, chỗ chúng tôi ở là hoác thân của 
Thắng Phật Mẫu, dòng Bố Tạng Bố chính là một chân của Thắng Phật Mẫu, chúng ta men theo 
đùi đi dọc lên, vì thế, ở đâu chính là Cánh cửa sinh mệnh ' 


Giáo sư Phương Tân nói: YThắng Phật Mẫu? Lạ thật, cái tên này nghe quen quá, cậu có biết 
không? ' 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, nhưng những chuyện trong Phật điển gã biết rất ít. Lạt ma Á La 
mở mắt ra, chậm rãi nói: YThắng Phật Mẫu, chính là Minh phi của Thắng Lạc Phật, còn gọi là 
Đa Cát Cát Bạc Mẫu cũng chính là Kim Cương Hạch Mẫu. Kim Cương Hạch Mẫu, đầu đội mũ 
Ngũ Khô Lâu, có ba mắt, biểu thị người có thể quan sát được tam thế, quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Ngoài chính diện, bên cạnh còn có thêm một đầu hình đầu lợn nữa, đại biểu trí tuệ 
song thành. Trên cổ Phật mẫu đeo chuỗi niệm châu làm từ năm mươi cái đầu lâu người, đại biểu 
cho toàn bộ kinh điển của Phật giáo. Tu luyện Hạch Mẫu pháp có thể tương ứng với Thượng 
Sư, đoạn tuyệt phiền não, sở tri, khởi phát trí tuệ, tu đến đẳng cấp Chuuết Hỏa, sẽ luyện được 
thân bất tử, giáng yêu phục ma, uy chấn Thập Pháp giới, hiều được Pháp môn độc nhất vô nhị, 
thắng sinh thoát tử 


Giáo sư Phương Tân vỗ tay lên trán nói: 'Tôi nhớ ra rồi, có một chuyện thế này. Trong truyền 
thuyết, toàn cảnh Mặc thoát thời cổ đại, nếu dựa theo thế núi thì vừa hay tạo thành một bức 
ngọa đồ (tranh nằm) của nữ thần Đa Cát Cát Bạc Mẫu. Nói như vậu, vị trí của chúng ta lúc nàu 
chính là ở giữa đùi của nữ thần. Cánh cửa sinh mệnh, chà, đâu quả nhiên là Cánh cửa sinh 
mệnh còn gì! ' 


Giữa hai đùi nữ thân? Đến giờ Trác Mộc Cường Ba mới hiểu, nhìn lại hồ Nạp Bạc Thác, quả 
nhiên, bề ngoài hình thoi và hai hòn đảo một lớn, một nhỏ giữa hồ, vừa hay hình thành nên một 
cái ngoại sinh thực khí khổng lồ của phụ nữ, Cánh cửa sinh mệnh, thì ra là nơi sinh mệnh được 
sinh ra. 


Lữ Cánh Nam thoáng đỏ mặt, thấp giọng lầm bẩm: `'Không ngờ lại liên tưởng đến chuyện ấy, 
những người này thật là.... 


Lạt ma Á La bình tĩnh thong dong nói: 'Từ khi ý thức của nhân loại manh nha xuất hiện đã có 
sự sùng bái rất mạnh đối với sinh thực rồi, sinh mệnh từ khi thai nghén, tới lúc sinh ra không 
nghi ngờ gì nữa, đây là sự việc thân bí nhất và cũng thần thánh nhất. Sinh sôi nảy nở, có nghĩa 
là chủng tộc có thể tiếp diễn kéo dài, trong mắt cổ nhân, không còn gì quan trọng hơn việc nàu 
cả. Hơn nữa, hợp thể giao hoan, nam nữ giao cấu, chẳng những mang đến niềm sung sướng về 


Trang 636/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mặt cảm quan, mà đồng thời còn thăng hoa tỉnh túy, khiến con người hướng đến thần Phật, tâm 
trí linh đài giữ được thư thái. Đây chẳng phải chuyện cấm kụ gì mà không thể bàn luận tới, mà 
nơi sinh mệnh được sinh ra, cũng chẳng phải chỗ ô uế gì hết, từ cổ tới kim vẫn có vô số tao 
nhân mặc khách viết thơ, vẽ tranh tán tụng, gọi nó là Cánh cửa sinh mệnh... ' 


Hoang phếNa Thâm nói: `Được rồi, tôi chỉ có thể đưa các vị tới đâu, con đường tiếp sau đâu, 
phải dựa vào Thánh sứ đại nhân tự tìm kiếm rồi 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba chặt cây đóng bè, ngồi thuyền ởi tới Cánh cửa sinh mệnh. 
Chèo bè trên sóng biếc lăn tăn, tự nhiên là cảm giác rất đặc biệt. 


Na Thâm từ chối lời mời nhiệt tình của bọn Trác Mộc Cường Ba, kiên quyết không đặt một bước 
vào Cánh cửa sinh mệnh. Anh ta nói với Trác Mộc Cường Ba: `Từ rất lâu trước đây Đa Cát đã 
lên đảo xem một lần. Lần này quá nửa là anh ta đã đi theo vị thánh sứ đại nhân kia lên đảo rồi. 
Nếu các vị gặp anh ta, xin hãy bảo anh ta về làng nhanh lên, hãy nói là Ca Ca rất nhớ anh ta' 


Trên bè, nhìn bóng Na Thâm xa dần, xa dần, Trương Lập nói: "Tên của Công Bố tộc này sao 
tôi cứ cảm thấy quen nhŸ 


Lạt ma Á La nói: `'Công Bố là một trong những nơi phát nguyên của Bản giáo, không hiểu bên 
trong có quan hệ gì không 


`Đến nơi rồi Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa đầy chiếc mái chèo đơn giản, cho thuyền đi 
một vòng quanh hòn đảo có Cánh cửa sinh mệnh, song cũng không phát hiện ra nơi nào có thể 
cập bờ, cách duy nhất là bám vào vách đá mà trèo lên. Mọi người thả neo bè lại, rồi lần lượt trèo 
vách đá, giờ đâu những vách đá dốc đứng chín mươi độ này đối với họ mà nói chẳng khác gì mặt 
đất bằng phẳng cả, chỉ thoáng cái cả nhóm người đã lên trên đỉnh vách đá của hòn đảo nhỏ. 


Trèo lên vách đá, phóng mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chim hót líu lo, 
hương hoa thơm ngát, vừa nãy là đứng ngoài xem tranh, giờ đây đã ở trong tranh nhìn ra phía 
ngoài, lại là một phong cảnh khác khiến người ta phải chìm đắm say mê. Sóng hồ lăn tăn, chim 
bay cá lội tự nhiên là không cần nhắc đến, khi ở trên đỉnh vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa, 
chỉ thấu bốn phía núi non trùng trùng điệp điệp trải dài, xanh biếc âm u, kéo ra vô tận. Càng 
khiến người ta phải xúc động hơn nữa là, đỉnh núi phủ tuyết phía xa xa nhô lên nhọn hoắt, non 
cao đâm thẳng lên bảu trời, làm ai nấy đều sinh lòng kính phục. Thật đúng là: núi xa xanh ngắt 
liền một dải, đỉnh tuyết trắng xóa ánh dương hồng. Trương Lập kích động thốt lên: `Đó... đó có 
phải là núi Nam Ca Ba Ngõa không? Chúng ta có thể trông thấy núi Nam Ca Ba Ngõa không 
nhỉ? ' 


Lạt ma Á La nheo nheo mắt nhìn: 'Ừm, không chắc lắm, cũng có thể là núi tuyết Lạp Gia Bạch 
Lũy, có điều nhìn từ phía này, hình như giống đỉnh Nam Ca Ba Ngõa hơn' 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên chỉ tay về phía đỉnh núi tuyết xa tít tắp kêu lên: `Mây cờI Mây cờ 
kìal ' 


Lạt ma Á La lập tức chắp tau tụng niệm, lâm bẩm câu phúc trước cảnh tượng thiên nhiêm hiếm 
thấy này. Chỉ thấy một đóa mây trắng mềm mại như nhúm bông bay qua đỉnh núi tuyết, bị đỉnh 
núi chặn lại, nhưng vẫn kiên cường tiếp tục hành trình của mình, đã bị núi tuyết kéo thành một 
lá cờ trắng muốt khổng lỏ, lại tựa hồ như một vị nữ thần thánh khiết đang giơ cao tấm vải sa 


Trang 637/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


màu trắng phấp phới trong gió, cảnh tượng hình tráng phi thường. Ở đất Tạng có một truyền 
thuyết thế này, thấu cờ mây cũng như thấy hào quang của Phật, hai Hải thị thần lâu, đều là điềm 
đại cát, đại phúc, trong đó nổi tiếng nhất là cờ mây trên đỉnh Chomolungma, khí thế vời vợi, quả 
là tác phẩm tuyệt thế của đấng tạo hóa vậy. 


Nhạc Dương nói: `Hay lắm, xem ra ông trời cũng chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng đó' 
Lữ Cánh Nam cũng nhoẻn miệng cười, phát lệnh: `Lên đường thôi 


Đeo trên lưng những chiếc balo to tướng, đoàn người đi một vòng quanh đảo. Đảo này không 
lớn lắm, đứng trên vách đá là có thể quan sát được toàn cảnh, khắp nơi đâu đau cũng thấy cổ 
thụ um tùm, song cũng chưa phát hiện được điểm gì đặc biệt, cũng không có công trình kiến 
trúc nhân tạo nào lớn cả. Giáo sư Phương Tân và Lạt ma Á La đều cho rắng có lẽ có các kiến 
trúc kiểu như hang động ngầm, ẩn khuất dưới tán câu, cực khó phát hiện. Lữ Cánh Nam lệnh 
cho mọi người tản ra tìm kiếm, chỉ một lát sau, Nhạc Dương và Trương Lập đã phát hiện lối vào 
hang động. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba chạy tới, chỉ thấy dưới gốc cây có một vật thể bằng đá được mài nhẫn, 
dài ba mét rộng hai mét, mặc dù bị phá hoại, song vẫn lờ mờ nhận ra được đường rãnh hình 
vòm có mái cong. Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi không khí, nói: `Huvết trì 


Lạt ma Á La gật đâu nói: `Ửm, chỉ là đã không dùng được nữa rồi” 


Ở ngay bên cạnh huyết trì, mặt đất như tấm vải bị chuột gặm, toác ra một hố lớn, bên trong tối 
đen như mực không thấy gì hết. Giáo sư Phương Tân quan sát cửa hang, nói: 'Miệng hố nàu 
bung ra ngoài, chắc do thuốc nổ gây ra' 


Lữ Cánh Nam mở ba lo lấy ra các thứ dụng cụ, đồng thời nói: `'Chúng ta xuống dưới đó xem sao' 


Mũ phát sáng đã bật, máy bộ đàm của mọi người đều mở, vũ khí giắt ở thắt lưng, dụng cụ cầm 
trên tay. Sau khi Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống hố, đại khái cũng nhìn rõ được cấu tạo của 
hang động này. Đây là một đường hầm dốc xuống dưới, vách tường đều ốp những phiến đá dài 
chừng một mét, dốc chừng ba mươi độ, sâu không thấy đáy. Đi được chừng trăm bước, phía 
trước liền ngoặt chín mươi độ, xem ra cả đường hầm này có lẽ chạy xuống lòng đất theo hình 
xoáy ốc. Cứ vậy càng đi càng xuống sâu hơn, sau khoảng bảy tám lần rẽ ngoặt, cuối cùng cũng 
đi hết đường hầm, thế nhưng cảnh tượng trước mắt, lại khiến tất cả đều sôi trào phẫn nộ. 


Đường hầm đã trở nên bằng phẳng, hơn nữa còn đột ngột rộng lớn hơn nhiều, có lẽ là do khoét 
lòng núi tạp thành, cao chừng bốn năm mét, rộng bốn mét, nhìn đường hầm dốc dài như vậy và 
hang ngầm lớn bên trong lòng núi nàu, là có thể tưởng tượng được công trình khi ấy quy mô đến 
nhường nào, sau khi hoàn thành, căn hằm ngầm này ắt hẳn phải mỹ lệ đường hoàng, hùng vĩ 
rực rỡ. Thế nhưng, giờ đây, những gì đập vào mắt bọn Trác Mộc Cường Ba, lại là vô số những 
vết đục khoét chằng chịt, lôi thôi nhếch nhác, dưới đất toàn là những mảnh sứ vỡ vụn, cả bốn 
bức tường đều bong tróc như da người dán thuốc cao bị mưng mủ, đâu đâu cũng thấy vết khói 
đen kịt do lửa hun. 


Mấy người Trác Mộc Cường Ba rờ tay lên bốn bức vách, trên tường còn để lại những vết cắt 
thẳng thớm gọn gàng, lớp đá vôi gần những vết cắt này dàu chừng ba xentimet, có thể tưởng 
tượng được, trước đây bốn bức tường này đều được quét vôi trát vữa, rồi vẽ lên những bức bích 


Trang 638/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


họa tuyệt mỹ. Sau khi bọn trộm phát hiện ra, liền vạch lên những đường phân cách trên bích 
họa, sau đó dùng dao cắt thành từng mảng một, rồi áp giấy da trâu lên, dán keo siêu dính, bóc 
cả mảng tường có bích họa xuống mang đi. 


Mấy người Trác Mộc Cường Ba giẫãm chân lên nền sàn như đá cuội của căn hầm, nhặt những 
mảnh sứ vụn, phủi đi bụi đất và muội than bám lên trên, mảnh sứ liền lộ ra những hoa văn rực 
rỡ, từ độ cong của mãnh vỡ có thể suy đoán, lúc còn hoàn chỉnh, những đồ sứ này chắc là rất 
lớn. Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn quanh khắp chốn, giờ đâu, chỗ nàu chẳng khác gì một 
căn nhà cũ sau cơn hỏa hoạn, gã bỗng nhớ đến trường hợp của vườn Viên Minh, thứ gì mang đi 
được thì bị mang đi, không mang đi được thì đập phá xong lại cho thêm mồi lửa, ngoài muội 
than ra, không còn gì để lại cho những người đời đời canh giữ những thứ đó nữa cả. Từ vết tích 
của những mảnh vỡ còn sót lại để suụ đoán, nơi này ít nhất cũng đã bị phá hủy gần một trăm 
năm rồi, giờ chỉ còn lại vài mảnh vun và bốn bức tường trống không, đang âm thảm kể lại câu 
chuyện của chúng mà thôi. 


`Châu báu nhiều như lông trâu ùn ùn vận chuyển về Anh quốc...' Ngón tay Trác Mộc Cường Ba 
run lên bản bật, chỉ muốn tìm thứ gì đó đấm cho xả cơn tức trong lòng. Nhà thám hiểm lớn, 
xem ra nhà thám hiểm lơn cũng chẳng hề đáng cho người ta tôn kính chút nào. 


`Bốp bốp' chỉ nghe Lữ Cánh Nam vỗ tay hai tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, 
đoạn nói: `Đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta không có thời gian ở đâu tưởng nhớ quá 
khứ đâu, phải xem xem có nơi nào người khác chưa phát hiện hay không 


Nhạc Dương thấp giọng lầm bẩm: Thành ra thế này rồi, thì còn lại gì được nữa chứ 


Đại điện đã không còn nữa, khắp nơi đổ nát tan hoang, bước đi giữa đống hoang phế này, tâm 
trạng mọi người càng thêm trĩu xuống. Rất nhiều nơi có xương người rải rác, những người chết 
này đều là lao công người Trung Quốc, vì bị cưỡng ép xông vào cơ quan mà mất mạng, đồng 
thời bên cạnh quá nửa là có một đống đá vụn, mấy lưỡi dao hình trăng khuyết hoặc đinh sắt. 
Chắc là sau khi những lao công Trung Quốc đi trước dò đường bị cơ quan giết chết, bọn trộm đã 
dùng thuốc nổ phá cơ quan nên mới gâu ra những tổn hại như vậu, một số cánh cửa lớn bằng đá 
cũng bị nổ thành đống đá vụn, càng đi vào trong lại c àng có nhiều xương người chết. 


Nhạc Dương nói: YTôi nghĩ, chỗ này đã bị hủy hoại tan hoang thế này rồi, mà đám người của 
tên Ben kia cũng đã đi qua, chắc là không còn cơ quan gì nữa đâu nhỉ? ' 


Trương Lập than van: `Đúng là không sao chịu nổi, lần nào cũng bị người ta bỏ lại sau lưng" 


Nhạc Dương thở dài: '`Đám người Công Bố đó cũng thật là, chẳng hiểu có phải họ gặp ai ở nơi 
khác đến cũng cho là thánh sứ cái gì không nữa' 


Trương Lập nói: 'Không phải đâu, nếu thế tại sao cậu không được làm thánh sứ hả? ' 


Lạt ma Á La nói: `\Chắc là có nguyên nhân gì đó, nhưng bọn họ dựa vào điều kiện gì để đoán 
đinh thánh sứ thì chúng ta cũng không thể nào biết được" 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: `Giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này. Chỗ này đã biến thành 
một đống đổ nát, nhưng các sảnh các điện đã gần như tan hoang này vẫn có quụ mô, nhánh rẽ 
lại nhiều, e là một chốc một nhát cũng khó mà đi hết được, chúng ta có cần kiểm tra tiếp không 
nhỉ? ' 


Trang 639/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam khẽ nghiến răng, nói: `Nếu đã thế, vậy thì hai người một tổ, chia nhau kiểm tra 
đống tan hoang dưới lòng đất này đi, bật máy bộ đàm lên, chỉnh tần số 16.135, lúc n ào cũng 
phải giữ liên lạc 


Trương Lập và Nhạc Dương lập tức thốt lên: `Chúng tôi là một tổ 

Lạt ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau mỉm cười, nói: `Vậy thì hai chúng tôi một tổ! 
Trác Mộc Cường Ba giành nói trước: `Tôi...tôi muốn chung tổ với Mẫn Mẫn' 

Lữ Cánh Nam gật đầu: `Được rồi, tôi và Ba Tang một tổ, mọi người chia nhau hành động đi 


Trên đường đi, Trác Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấu phẫn nộ. Đâu mà là nhà thám hiểm 
lớn cái nỗi gì chứ? Còn chẳng bằng cả hành vi của lũ trộm cướp, còn những gì ở trước mắt gã 
đây, gần như dã là bi thảm nhất trần gian này rồi. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, tựa hồ như 
đã thấy vương triều phong kiến đang lung lau muốn sụp đổ giữa cơn mưa bão kia, các cường 
quốc thi nhau tranh bá, dân chúng khổ sở lầm than, đã bao người vì một bát cơm ăn, mà phải 
bán vợ bán con, sinh ra giữa thời loạn thế, mạng người không bằng cỏ rác, kẻ đến đây đào bới 
báu vật năm ấy, chỉ e cũng chẳng bỏ bao nhiêu tiền để thuê cả đám người này đâu. Phải trả giá 
bằng chính mạng sống của mình, mang những thứ tổ tiên để lại tặng cho kẻ khác bị sai khiến 
như nô lệ, chỉ vì một chút tiền nhỏ nhoi mà khom lưng cúi đầu, đây là nỗi xót xa ở tận sâu thắm 
linh hồn. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt hai bàn tay lại, thảm thể với bản thân mình: `Bất kể là 
thế nào, không thể đê chuyện tương tự thế này xảy ra nữa! Benl Cho dù các ngươi muốn gì, chỉ 
cần là thứ mà tổ tiên người Trung Quốc để lại trên lãnh thổ Trung Quốc, cho dù một cây kim, ta 
cũng không cho phép các ngươi mang đỉ 


Hai người đi chừng ba tiếng đồng hồ trong đống đổ nát dưới lòng đất. Vẫn không ngừng ởi sâu 
xuống dưới, vẻ huy hoàng năm xưa của kiến trúc ngầm càng lúc càng khiến người ta ngưỡng mộ 
sau mê, còn những gì trước mắt, cũng càng lúc càng khiến người ta thấy xót xa tiếc nuối. Dọc 
đường có một chỗ vương vãi đầu những lá thép vụn quăn queo, xung quanh có gần ma mươi bộ 
xương người. Có thể thấy khi đi qua đao trận ở đây, nhà thám hiểm kia đã dùng máu thịt của 
đám lao công mở ra một con đường tiến tới. Còn có một chỗ dốc, dưới nền rải rác xương vỡ, 
đều là xương của kẻ bị xấu số bị đá đè, không ngờ đã ohur lên thành một tấng dày trên con dốc. 


Trác Mộc Cường Ba không ngừng lắc đầu, tâm trạng hết sức kích động, phẫn nộ. Đến cả Đường 
Mẫn cũng không sao nén nổi, cất tiếng mắng chửi: 'Thật đúng là, quá đáng quá, đúng là vô 
nhân tính 


Cuối cùng hai người dừng lại trong một gian đại sảnh, thoạt nhìn như có thể sập xuống bất cứ 
lúc nào. Xét về số lượng xương cốt, thì ở đây là nhiều nhất, tám chín mươi bộ xương cốt chất 
ngồn ngộn một đống lên nhau, tư thế mỗi bộ một khác, có những bộ xương tay còn mắc vào 
nhau, tư thế mỗi bộ một khác, 


, tựa như là ẩu đả đến chết vậu. Ở góc Đông bắc gian đại sảnh, chồng chất một đống vại sành 
vại sứ vỡ nát. Hiếm có nhất là, trong đống đổ nát ấy vẫn còn một hai chiếc vại giữ được hoàn 
chỉnh, miệng vại như vừa mới mở chưa lâu, có một chiếc lăn sang bên cạnh, dịch thể không mai 
không mùi bên trong chảy ra lan thành một mảng dưới sàn. Bức tường phía trước đống xương 
cốt và đại sảnh khác biệt rõ rệt, hình như vẫn chưa bị động tới. Đường Mẫn nói: `Có lẽ chỗ nàu 


Trang 640/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có cơ quan gì đó ghê gớm lắm, kiểm tra kỹ một chút rồi hãy đi tiếp 


Dựa vào trực giác, Trác Mộc Cường Ba đi thẳng tới đống vại. Đường Mẫn cũng muốn đi theo gã 
xem thử thế nào, song lại thấy hơi sờ sợ, bèn dứt khoát dừng lại tìm kiếm ở khu vực giữa đại 
sảnh. 


Trác Mộc Cường Ba ởi tới góc chất đầy vại sành vại sứ phía đông bắc gian đại sảnh, chỉ thấy 
đám vại gốm sứ vỡ nát ít nhất cũng phải tới vài trăm chiếc, hầu hết đã bị đập cho vỡ tan tành, 
chỉ còn lại một hai cái nguyên vẹn. Dịch thể trong chiếc vại gốm cổ dưới đất kia vẫn chưa chảu 
hết, rõ ràng là vừa mới bị mở ra không lâu. Trác Mộc Cường Ba đoán chắc là do nhóm người 
của Ben mở. Bên cạnh chiếc vại có một vật như cục thịt màu trắng, đã bắt đầu bốc mùi tanh 
tanh, Trác Mộc Cường Ba bước lại gần nhìn kỹ hơn, cục thịt trắng toát ấy chẳng ra hình thù gì 
cả, nhưng có lẽ còn nguyên vẹn, hơi giống con chó sơ sinh, to bằng nắm tay. Trác Mộc Cường 
Ba nghĩ ngợi giây lát rồi ôm một vại sứ còn nguyên vẹn lắc thử bên trong vang lên tiếng ục ục, 
gã nhìn chỗ niêm phong trên miệng vại, người xưa đã dùng nắp gốm úp ngược lên trên miệng 
vại, sau đó lại bịt kín bằng một thứ tương tự như vôi, chẳng trách đã bao nhiêu năm như thế mà 
vẫn giữ được dịch thể bên trong. Trác Mộc Cường Ba lấy một dụng cụ hơi giống cái vòng số tám 
kê vào, dùng sức nạy khẽ, `cách' một tiếng, cái nắp đã nứt ra một đường, sau đó nhấc ra, không 
ngờ bên trong lạic òn có một nắp đá bịt kín miệng. Trác Mộc Cường Ba lại làm theo cách cũ, 
bật cái nắp đá đó ra, chỉ thấu bên trong cnò hơn nửa vại chất lỏng, tỏa ra một thứ mùi kỳ quái. 
Bảo là thơm, thì vị cau cau, chua chua lại hơi gắt, bảo là khó ngửi thì lúc xộc vào mũi lại để lại vị 
ngọt ngào khó tả. 


Lúc nàu Đường Mẫn gần đó kêu lên: `Anh lại đâu mà xemi 
Trác Mộc Cường Ba lập tức đặt cái vại xuống, đi về phía Đường Mẫn 


Cô chỉ tay vào một cọc gỗ dưới đất nói: `Anh thấu chưa, đây là dấu hiệu của các nhà thám hiểm 
thời kỳ đâu của thế kỷ trước rất thích sử dụng. Khi họ phát hiện ra điều gì đó hoặc đi tới chỗ nào 
không thể đi tiếp về phía trước được nữa, đều để lại một dấu hiệu như thế nàự 


Trác Mộc Cường Ba bước tới: `Nói như vậy nghĩa là kẻ vào đâu hơn một trăm năm về trước đã 
không thể qua được cơ quan ở đâ, và đành phải bỏ cuộc để lần sau đến tiếp' 


Đường Mẫn chỉ tau vào đầu kia của thông đạo: `Nhưng bọn người Ben chắc chắn đã đi qua rồi. 
Bên kia có ánh lửa, chúng ta cũng tới xem đỉ 


`Đừng, đừng vội Trác Mộc Cường Ba nói `không biết sau khi chúng đi qua có khôi phục lại cơ 
quan không nữa' Lần trước ở địa cung ”* Puch, bọn gã đã phát hiện rất nhiều cơ quan mà trong 
cuốn số tau ghi là đã bị phá hoại, lại được người nào đó khôi phục công năng ban đầu, đã mấu 
lần suứt mất mạng. 


Đường Mẫn nói: `Đường đi rất hẹp, chỉ cho một người qua thôi, bất kể là có cơ quan ở phía 
trước hay hai bên cũng đều khó để tránh né. Mà chốt lẫy để cơ quan phát động, thông thường 
đều lợi dụng trọng lực để bật lên, cũng chính là mặt sàn mà chúng ta đặt chân lên ấư 


Trác Mộc Cường Ba nhìn sàn nhà dưới chân, ước chừng một mét vuông ghép lại. Kết cấu sàn 
nhà thế này khá phổ biến trong địa cung ”* Puch, là loại kết cấu dễ đặt cơ quan bẫy rập nhất. 
Có điều Trác Mộc Cường Ba bây giờ đã không còn là gã Trác Mộc Cường Ba ở địa cung ”* Puụch 


Trang 641/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa rồi. Gã mỉm cười, tràn đầy tự tin nói: `Đã đến lúc kiểm tra hiệu quả huấn luyện của chúng ta 
rồi. Anh lên thử trước xem sao, em đừng đi theo đấy nhé! 


Đường Mẫn gật đầu: `Anh cần thận đấu 


Trác Mộc Cường Ba giẫm lên phiến đá đầu tiên, cảm thấy hơi lún xuống, gã liền nhanh chóng 
giật ngược lại, chỉ nghe `đinh' một tiếng, một vật thể đã bắn trúng bức tường đối diện lối đi. Trác 
Mộc Cường Ba lại gần nhìn kỹ, hóa ra là một câu đinh ba màu xanh lam. Đường Mẫn tái mặt 
thốt lên: 'Tầm thuốc độc rồi, đinh độc đấy 


Trác Mộc Cường Ba nói: 'Ửm, có điều chắc là không bắn ra liên tiếp được, anh thử lần nữa xem 
nào' Gã lại giẫm chân lên phiến đá, quả nhiên không thấy điều dị thường nữa. Trác Mộc Cường 
Ba giờ mới cần thận giẫm lên phiến đá thứ hai, đột nhiên cả người thụt xuống. Gã liền lộn 
ngược một vòng, lăn tròn sang bên, lại trở về bên cạnh Đường Mẫn. Chỉ nghe tiếng sột soạt 
vang liên liên tiếp, không có thứ gì bắn ra. Nhìn lại phía lễi đi, mới thấu hai bên vách tường lóe 
lên những tia sáng lành lạnh rồi biến mất, thoát sau lại lóe lên. Trac lắm bẩm nói: `Đao trận, đâu 
là lần đầu tiên anh tận mắt thấu đao trận do cổ nhân thiết kế đấy Đặc điểm của loại cơ quan 
truyền thống này chính là giấu lưỡi đao sắc bén bên trong vách tường, lợi dụng khe hở trên 
tường che giấu, một khi phát động, sẽ như xoay chuyển như cưa máu, vị trí trên dưới khác nhau, 
người bình thường khó mà tránh nổi. 


Trác Mộc Cường Ba lại bước tới trước lối đi đó, quan sát vị trí cụ thể của đao trận. Chỉ thấu ở hai 
phiến đá thứ năm, thứ sáu đao trần đều sắp đặt ở khoảng dưới đầu gối sau đó độ cao bắt đầu lên 
đến đùi non, rồi đỉnh đầu đan xen lẫn nhau, người bình thường tuyệt đối khó có thể vượt qua 
nổi. Trác Mộc Cường Ba ngấm ngẩm tính toán, chỉ cần nắm chắc thời gian, nhảy qua chỗ đao 
thấp, sau đó trượt người sát mặt đất, vậu là có thể tránh được toàn bộ đao trận. Gã suy tính xong 
xuôi, liền bát đầu chạy đà, song lại quên mất tác dụng của hai phiến đá thứ ba và thứ tư. Vừa 
giẫm lên phiến đá thứ tư, Trác Mộc Cường Ba liền lập tức cảm thấy không ổn. 


Trang 642/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 416 - Cánh Cửa Địa Ngục 


Cánh cửa Địa ngục, Hương Ba La, khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa vang lên bên tai 
nhóm người ngàu, tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên. Đây mới là lần thứ hai Trác Mộc 
Cường Ba nghe nhắc đến Cánh cửa Địa ngục, song theo những gì đã biết, hình nhưng cánh cửa 
nàu mở ra con đường xuyên dãy Himalava. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như Mặc 
Thoát này lại được nghe truyền thuyết về Cánh cửa Địa ngục. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cậu 
biết Cánh cửa Địa ngục ở đâu không? " 


Chư Phật Mật giáo 


Trác Mộc Cường Ba bước hụt một bước, thân thể mất thăng bằng, ngã xuống hố sâu. Ánh sang 
lóe lên, gã đã trông thấy trông thấy lưỡi đao sáng lấp lánh trong hố. Trong khoảng khắc sinh tử 
ấu, Trác Mộc Cường Ba bỗng nhiên vươn cả hai tay ra, hai chân đạp mạnh, cả người kẹt lại giữa 
hai bức tường đá, thân thể lúc nàu gần như song song với mặt đất, đầu mũi chỉ còn kém chút xíu 
là chạm phải lưỡi đao. Thì ra, hai phiến đá lát nên thứ ba và thứ tư vốn chỉ là một phiến đá hình 
chữ nhật hài hai mét rộng một mét, đục lỗ ở giữa, xuyên gậy sắt qua là thành một cái cửa xoau 
đơn giản, bất kể là giẫm lên phiến đá thứ ba hay thứ tư, cả phiến đá cũng đều lập tức xoay 
chuuển. Loại cơ quan này, trong cơ quan học gọi là "hoạt bản", vừa đơn giản lại dễ thực hiện, 
đặc biệt là những nơi nền sàn được lát bằng những phiến đá quy chuẩn mà sắp đặt một vài cơ 
quan như vậy, bên dưới lại đào hố sâu hai mét, bố trí cọc nhọn hoặc lưỡi đao, thì tở lệ sát nhân 
thành công sẽ cực lớn. 


Hai tay hai chân Trác Mộc Cường Ba chống vào hai bên bức tường, chảm chậm leo lên trên, 
đồng thời dịch chuyển lên phía trên đao trận, tránh khỏi hai lưỡi đao xoáy đầu tiên, sau đó mới 
từ từ nhích xuống dưới, rồi dùng ba lô ném sang đầu bên kia lối đi, sau khi xác định an toàn, gã 
mới áp người sát đất trượt qua. 


Đường Mẫn đã quan sát từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình này, vậu nên lúc cô đi qua thì nhẹ 
nhàng hơn rất nhiều. 


"Lạ thật! " Đường Mẫn nghi hoặc nói, "Những cơ quan này mặc dù có tổ hợp hoàn chỉnh, nhưng 
kẻ đến trước chúng ta có thuốc nổ, hoàn toàn có thể phá hủy được chúng, tại sao hắn lại quau 
trở ra nhỉ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Những bộ xương ngoài kia rải rác khắp đại sảnh, nhưng không có bộ 
xương nào chết bên cạnh lối đi, cũng có nghĩa là bọn họ còn chưa tiếp xúc với lối đi này thì đã 
rút lui rồi. Có lẽ là đã chạm phải cơ quan nào khác, một loại cơ quan không thể giải quyết bằng 
thuốc nổ, chẳng hạn như khí độc, sương độc gì đó. Xem ra chỗ này đích thực là chưa bị phá 
hoại, phải báo cho những người khác mới được. " 


Trác Mộc Cường Ba ấn nút chiếc đồng hồ nguyên tử đeo trên tay, bắt đầu gọi những người khác 
trong nhóm. Trong vòng ba phút, đại khái đã nói rõ vị trí của mình, để những thành viên chưa 
có phát hiện gì đặc biệt nhanh chóng tới đâu. 


Trác Mộc Cường Ba giơ cổ tay lên nói: "Vậy nhé, chúng tôi đã qua trước rồi. Mọi người nhớ cần 


Trang 643/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thận, lối đi hẹp này là một tổ hợp cơ quan, mặc dù cơ quan tổng đã bị phá hoại, song các cơ 
quan phân tổ thì vẫn vận hành. Phiến đá đầu tiên là đinh độc bắn vào chính diện, phiến đá thứ 
hai khởi động đao trận, phiến đá thứ ba và thứ tư là cửa lật, bên dưới sắp đặt cọc nhọn, từ phiến 
thứ năm đến phiến thứ mười lăm là đao xoáy, mọi người phải cần thận." 


Giáo sư Phương Tân nhắn qua máy liên lạc: "Chúng tôi biết rồi, đến ngay đây, hai người cũng 
nhớ cần thận đấu." 


Đi qua lối hẹp ấy, cảnh tượng trước mắt liền mở rộng sáng bừng. Tận cùng của lối đi tựa như 
một bàn đạp nhô ra khỏi vách đá dựng đứng, đưa hai người bọn Trác Mộc Cường Ba vào vị trí 
trung tâm của một gian đại sảnh màu vàng. Đứng trên bàn đạp lơ lửng giữa không trung, cách 
trên, dưới, trái, phải mỗi phía chừng hai chục mét, bốn vách là những bó đuốc như những chẻ 
câu, chiếu sáng rực rỡ cả gian đại sảnh. Trác Mộc Cường Ba nhận ra những bó đuốc phun lửa 
lớn bằng ngón tay cái, dài khoảng ba mươi centimet, chính là những ống ankvl lỏng. Mỗi ống 
như vậy, cho dù ở môi trường không có dưỡng khí cũng vẫn cháu được một trăm giờ đồng hồ, 
hơn nữa còn vừa nhỏ vừa nhẹ, một người mang theo một trăm ống cũng không vấn đề gì. Loại 
ống ankvl lỏng này các nhà thám hiểm hiện đại chuyên dùng để chiếu sáng và đánh dấu đường, 
xem ra chắc là nhóm người của Ben để lại. 


Đối diện với bọn họ, là một pho tượng ngồi của Nộ Mục Kim Cương, có sáu cánh tay, treo lơ 
lửng giữa không trung bằng tám sợi dây sắt to cỡ cánh tay người thả từ trần nhà xuống. Pho 
tượng này cao khoảng ba mét, toàn thân đen thui, dường như là đúc bằng thép ròng, sáu cánh 
tay đều cảm pháp khí, mắt trợn lên giận dữ, răng nhe ra ngoài, tướng mạo hung tợn, thoạt nhìn 
trông như Kim Cương của Phật giáo, nhưng lại có chút không giống với những pho Kim Cương 
mà Trác Mộc Cường Ba thường ngày vẫn thấy. Nét mặt như cười mà chẳng phải cười ấu, kết 
hợp với ánh mắt phẫn nộ kia, toát lên mấy phần kỳ dị, mấu phần tà ác, Trác Mộc Cường Ba chỉ 
có thể tạm gọi đó là tượng Kim Cương chứ cũng không dám chắc. Chỗ rốn của Kim Cương có 
lễ thủng, trên đỉnh đầu có mối buộc, xem ra đinh độc bắn ra lúc giẫm lên phiến đá đầu tiên là 
bắn ra từ cái lỗ nàu. Lối thông này dính sát vào tượng Kim Cương, xem ra cổ nhân đã đặc biệt 
thiết kế như vậy để tiện cho việc lau chùi tượng Phật và lắp ráp các cơ quan. 


Đường Mẫn nhìn độ cao hai chục mét, băn khoăn hỏi: "Cao như vậy, chúng ta xuống bằng cách 
nào bây giờ? ” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh, đích xác là không có đường nào đi xuống, nhưng các 
ống ankvl lỏng cắm trên bốn vách tường đã chứng tỏ đám người của Ben đã xuống bên dưới rồi. 
Gã cần thận quan sát một lần nữa, phát hiện ra trên đùi tượng Kim Cương còn một mầu thừng 
nhỏ, bèn nói: "Bọn chúng buộc dây thừng vào đùi Kim Cương leo xuống, nào, lấy dây thừng an 
toàn ra đây, chúng ta cùng xuống từ chỗ này thôi." 

Trác Mộc Cường Ba buộc chắc dây thừng, rồi bảo Đường Mẫn: "Anh xuống trước, tới nơi sẽ gọi 
em, không được làm bừa đâu đấy." Đường Mẫn khẽ gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba quấn một vòng dây vào cổ ta trái, rồi lại quấn một vòng vào hông, tay phải 
kéo đầu kia sợi dây, tung mình nhảy lên, tính thuận theo sợi dây mà trượt xuống. Nào ngờ vừa 
mới nhảy lên, gã đã nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Đường Mẫn. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy 
thân thể rơi xuống, căn bản không hề có cảm giác bị lực tác động nào, kế đó nghe thấy tiếng 
"rầm rầm rầm" vang lên. Cũng may Trác Mộc Cường Ba lâm nguy bất loạn, không hề do dự, đã 


Trang 644/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dứt khoát cởi ngay sợi dây thừng ra, hai tay dang rộng, mở chiếc áo cánh dơi ra, sau khi giữ 
được thăng bằng liền vung tay, bắn dây thép, "kích" một tiếng, đầu dâu đã xuyên vào vách đá, 
Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức đu người qua. Vừa mới áp sát bức tường, đã nghe thấy "uùnh” 
một tiếng, ngoảnh đầu nhìn lại, cả pho tượng Kim Cương đã như một quả chùy sắt khổng lồ dận 
mạnh vào vị trí vỗ gã định leo xuống. Kế đó, một tràng những tiếng "cạch cạch cạch" vang lên, 
cơ quan vận hành lại kéo pho tượng nặng mấy tấn trở về vị trí ban đầu. Trác Mộc Cường Ba 
nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh. Không ngờ đó cũng là cơ quan, sợi thừng đứt còn sót lại ấy hóa ra 
là vật để dụ người ta mắc bẫy. Đường Mẫn ở bên trên lớn tiếng gọi vọng xuống: "Không sao 
chứ? Anh Cường Ba? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa tay rờ mó, bốn vách tường đều trơn tuột, muốn bò từ đây xuống là 
không thể. Gã liền hét lên trả lời: "Không sao, giờ em nèm cho anh một sợi thừng khác, rồi em 
xuống theo hướng kia, Mẫn Mẫn, em có nghe thấy không? " Kế đó, gã lại khởi động máy liên 
lạc trên đồng hồ, nói cho giáo sư Phương Tân và mấy người khác chuyện pho tượng Phật bằng 
sắt. Cả mấu người kia đều dặn dò Trác Mộc Cường Ba phải hết sức cần thận. 


Đường Mẫn buộc một đầu dây thừng vào một vật thể tương đối nặng có hình dạng như câu đèn 
pin rồi nèm cho Trác Mộc Cường Ba vươn tay bắt lấy, sau đó quấn sợi dâu quanh người hai 
vòng, vẫy tay nói: "Được rồi." Đường Mẫn liền tung mình nhảy từ phía bên kia chỗ con đường 
nhô ra, trượt xuống bên dưới, sau đó lại kéo căng sợi dâu. Trác Mộc Cường Ba khi ấy mới thu 
sợi thép lại, đu người xuống mặt đất. Hai người nhìn cái hố khổng lồ trước mũi chân, và những 
đốm đỏ lấm chấm bên trong, không hiểu pho tượng Phật sắt rốt cuộc đã giết chết bao nhiêu kẻ 
lỡ bước đến chốn này rồi nữa. 


Trác Mộc Cường Ba thu dây thừng lại, trong lòng vẫn còn chưa hết kinh hãi: "Đi thôi, xem xem 
dưới đây còn có đường nào nữa không? ” 


Đứng bên dưới nhìn lên đỉnh, cả gian đại sảnh màu vàng kim này trông huếch trống hoác, bốn 
vách tường cũng không có những bức tranh cầu kỳ đẹp đẽ, chỉ có pho tượng Phật sắt hung ác 
kia treo lơ lửng giữa không trung. Từ góc này nhìn lên, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn mới 
phát hiện, thì ra tượng Phật sắt này có ba đầu sáu tay, bất kể là nhìn từ hướng nào, trông cũng 
như thể hung thần ác sát đang nhìn chòng chọc vào người ta, hình dáng sáu cánh tay thì mười 
phần quái dị, cho dù chuyển sang hướng nào chăng nữa, người xem cũng có cảm giác như sáu 
cánh tay cầm vũ khí kia đang hướng vào phía mình vậu. 


Đường Mẫn không nén nổi buột miệng hỏi: "Đây là Phật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá đi mất." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Anh cũng không biết, pho tượng này không hề giống tượng phật 
nào mà anh từng thấu trước đây cả." 


Gian đại sảnh này có bốn cửa lớn ở bốn phía trước sau trái phải. Hai người bọn Trác Mộc Cường 
Ba lấu la bàn ra kiểm tra, thấu ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc lại có bốn cửa ngách tương đối 
nhỏ. Giữa đại sảnh có một miệng hố hình tròn, đường kính khoảng ba mét, bên trên bịt kín 
bằng những phiến đá hình dạng như cánh hoa, nhìn khác hẳn với những phiến đá lát sàn khác ở 
xung quanh, ở chính giữa đều có một thứ vật chất màu đỏ, chạm vào thấu mềm mềm. Trác Mộc 
Cường Ba thoáng ngẩn người ra, cửa hầm này giống hệt như cánh cửa đá ở địa cung Ah Puch - 
cánh cửa phải dùng đến huyết trì mới mở ra được! Nhưng vật chất màu đỏ này không phải dạng 
sợi như lạt ma Á La đã hình dung, mà giống hệ như tổ chức mô cơ vẫn còn đang sống. Trác 


Trang 645/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba dịch chuyển dần ánh mắt khỏi cửa hảm, chỉ thấy bốn đường rãnh thông thẳng 
đến bốn cửa ngách, khéo léo đan xem nào những khe hở giữa các phiến đá lát sàn, khiến người 
ta khó mà phát hiện ra được. Trác Mộc Cường Ba gõ gõ tay lên phiến đá, tiếng động trầm đục, 
xem ra là rất dàu và nặng, nhất thời không thể tìm được cách mở cửa hầm. Trác Mộc Cường Ba 
và Đường Mẫn liền đi vòng vòng xung quanh một lượt. 


Đường Mẫn nói: "Gian đại sảnh này thật kỳ lạ, tại sao không hướng đúng theo bốn phía Đông 
Tâu Nam Bắc mà lại kẹt giữa bốn phương vị này làm gì chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra cha gã từng nói rằng Tứ Phương miếu "không phải ở 
bốn phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc mà ở chỗ ngoặt nét của chữ Vạn luân hồi”. Gã lại nghĩ đến 
thân phận Thánh sứ của mình, không khỏi ngấm ngầm hoài nghỉ: "Có lẽ nào, nơi này thật sự có 
liên quan rất lớn tới mình và gia tộc của mình hay sao? Nhưng xưa nay có nghe cha mình nhắc 
tới bao giờ đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba âm thầm quyết định, sau 
khi hành động này kết thúc, nhất định phải trở về tìm gặp cha gã hỏi cho rõ ngọn ngành. 


Nghĩ vậy, gã không trả lời ngay câu hỏi của Đường Mẫn, mà dẫn cô tới trước cánh cửa ngách ở 
hướng chính Bắc, chỉ thấu một dải bậc thang đá lớn trải dài xuống dưới, ánh sáng vàng vọt của 
các ống lửa cắm bên vách tường tựa hồ như đang chiêu dẫn vong hồn trở về chốn hoàng tuyển. 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Xuống dưới xem sao đi." 


Cuối cầu thang là một gian phòng nhỏ, rộng chừng năm sáu chục mét vuông, chính giữa là một 
bệ đá hình vuông, bốn phía có các giá cũng bằng đá. Trên nên đá và giá treo bằng đá đều 
không tránh nổi lưu lại những vết nâu sậm, khiến hai người vừa bước vào phòng đã cảm thấu 
một trận gió âm thổi tới, tựa hồ có vô số oan hồn chưa tan vẫn đang đảo lượn giữa không trung. 
Xung quanh bệ đá còn sắp đặt vài món đồ bày biện đã mục nát, có lẽ là các thứ pháp khí, bàn 
thờ, lò lửa ngàu xưa vẫn dùng để tế bái cầu khẩn, có điều tất cả giờ đã không còn hình dạng ban 
đầu nữa rồi. Hai người đi xung quanh một vòng, không có phát hiện gì đặc biệt, nghĩ rằng mấy 
gian phòng sau những cánh cửa mé còn lại cũng đều như vậy cả, Trác Mộc Cường Ba quyết 
định vào thử cửa chính xem thế nào. 


Cửa chính cao lớn hơn cửa mé bên rất nhiều, bậc thang rộng rãi, hai người bước xuống cầu 
thang, liền tới một gian đại sảnh khác. Chính giữa sảnh là bệ tam cấp dùng để cúng tế, bên trên 
là một tượng Phật đá tạo hình nữ giới, cao năm mét, chân trái quấn quanh chân phải, sau lưng 
dựa vào một cái bệ trông như vỏ sò. Phật có ba mắt, khóe miệng cười gằn, từ ngực tới bụng có 
sáu bầu vú, hai tau vòng trước ngực ôm một đứa trẻ sơ sinh, đầu đã đứt lìa, chỉ còn lại một cánh 
tay. Tượng Phật đang há rộng cái miệng to như chậu máu, răng nhuộm đỏ rực, phảng phất như 
máu vẫn cô đặc trên đó, từng giọt từng giọt nhều xuống. Tà dị hơn nữa là, trong miệng tượng 
Phật có một cánh tay trẻ sơ sinh trắng muốt như tuyết thò ra, tựa hồ như vẫn còn muốn nắm lấy 
thứ gì đó. Đường Mẫn chỉ nhìn lướt qua đã vội ngoảnh mặt sang hướng khác, không dám nhìn 
tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba thấy thứ gì tà ác như vậy. Phía trước tượng 
Phật có một chiếc đỉnh bằng kim loại, rõ ràng là để đốt hương cúng tế, bốn phía xung quanh 
còn có các cột gỗ, chắc là dùng để treo phướn rủ màn che, giờ màn phướn đều đã hóa thành tro 
bụi, chỉ còn lại những chiếc cột gỗ này mà thôi. 


Đường Mẫn nói: "Đi thôi, ở đâu không còn thứ gì nữa rồi, em nhìn thấy khó chịu lắm." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đợi chút đã Mẫn Mẫn, em xem kìa, vết chân dưới đất tán loạn, còn 


Trang 646/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa, lớp bụi đất ở hai bên tượng Phật rất dày, e là chỗ giữa kia có bí mật gì đó. Để anh lại xem 
thế nào đã." Trác Mộc Cường Ba lấy hết can đảm, dấn từng bước lại gần tượng Phật nữ, càng lại 
gần càng cảm thấy lạnh lẽo rùng mình. Cái miệng há rộng như chậu máu kia, tựa hồ như sẵn 
sàng cúi xuống cắn xé người ta, ba con mắt xếp trên trán thành hình cánh quạt, đều toát lên vẻ 
đói khát, thèm muốn giành giật lấu thức ăn. 


Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng nhích lại dưới chân pho tượng Phật, chỉ 
thấy bức tượng đá khổng lồ từ trên cao nhòm xuống, ba con mắt trợn trừng không rời, ánh mắt 
nửa mừng vui lại mang theo nỗi thèm khát ấy được người xưa điêu khắc hết sức có hồn. Trác 
Mộc Cường Ba càng nhìn lại càng thấy kinh hãi trong lòng. Gương mặt cười cười nhe hàm răng 
nhỏ máu ấy, thật khiến người ta phải rởn hết cả gai ốc. Trác Mộc Cường Ba thu ánh mắt lại, 
nhìn thẳng về phía trước, liền phát hiện ra, chân phải cong xuống của tượng Phật có khắc một 
thứ như giáp bảo vệ đầu gối, vừa hay hình thành nên một cái bậc, bề mặt bằng phẳng, có lẽ để 
cho người ta leo lên. Gã nghĩ ngợi trong thoáng chốc, rồi cận thận leo lên chỗ khớp gối tượng 
Phật. Đường Mẫn ở bên dưới run giọng nói: "Anh Cường Ba, anh làm gì thế? " 


^+ TƯ 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đừng lo, anh lên trên xem sao thôi." Từ hướng này nhìn ra, chỉ thấu 
đứa trẻ đứt đầu kia, dường như là một bức tượng rỗng, bên trong hẳn là phải có thứ gì đó. Trác 
Mộc Cường Ba men theo đùi tượng Phật một bước, vừa hay lại giẫm lên điểm đặt chân tiếp 
theo, tự nhủ thầm trong bụng: "Trong lòng không có ma quỷ thì sẽ không sợ gì hết, " kế đó liền 
táo gan thọc tay vào trong cổ bức tượng trẻ sơ sinh lần mò. 


Trong bụng bức tượng dường như có một tay nắm. Trác Mộc Cường Ba quan sát kỹ lưỡng xung 
quanh, sau khi xác thực đâu không phải là cơ quan phát động công kích, mới kéo tay nắm đó 
một cái. Chỉ nghe "rằm” một tiếng, Trác Mộc Cường Ba vội tung người nhảy xuống khỏi tượng 
Phật, lộn nhào trên không một vòng, rồi bình ổn hạ xuống. Giờ mới nhìn rõ tượng Phật đã tách 
ra làm đôi, trong bụng là một cái đài sen có rắn quấn quanh. Đường Mẫn giơ hai tay lên bụm 
miệng, suýt chút nữa thì kêu rú lên. 


Trác Mộc Cường Ba lại bước lên bệ thờ, quan sát đài sen: "Quả nhiên! ” Chỉ thấy chính giữa đài 
sen lộ ra một lễ nhỏ, bên trong chắc là từng có thứ gì đó cắm vào, nhìn dấu vết trên lỗ nhỏ ấu, 
thứ đó chắc là có một mầu hình thoi nhô lên, ngoài ra còn có tay nắm, Trác Mộc Cường Ba 
nhét sợi dây thừng vào lỗ dò thử, thấy bên trong dài chừng ba mươi centimet. Trác Mộc Cường 
Ba kiểm tra xong xuôi, bước xuống bậc thang, đúng lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, tượng 
Phật liền như cái bẫy chuột, chập đánh "rầm" một cái vào nhau, tiếng vang rất lớn, bụi đá rơi 
xuống lả tả như mưa. Đường Mẫn lại run bắn mình lên một chặp, mặt hoa thất sắc. Trác Mộc 
Cường Ba bước tới ôm lấy cô, cảm nhận được đôi vai cô đang rung lên nhè nhẹ như một chú 
thỏ nhỏ đang run sợ, liền thì thầm an ủi: "Đi thôi, chúng ta tới những gian sảnh khác xem sao." 


Bên trái là một quái thú ba mắt, trên vai mọc sáu cánh tay, bụng to như trống, đầu người mình 
rắn, có điều con mắt thứ ba của nó lại tròn vành vạnh chứu không phải hình thoi dựng lên như 
tượng Phật nữ. Bên phải là một đôi đầu voi mình người đang hợp thể giao hoan, có đực có cái, 
nhưng ở đây, tượng giống cái đang ngồi to hơn rõ rệt, tượng giống đực ngược lại tương đối nhỏ, 
tựa như một đứa trẻ bổ vào lòng bức tượng giống cái, không thấu mặt mũi thế nào, chỉ lộ ra cặp 
ngà dài và cái vòi voi. Gian đại sảnh sau cánh cửa lớn cuối cùng là một bức tượng nữ Phật có 
bốn cánh tay, cũng có ba mắt, tướng mạo hung ác, cơ thể đen đúa, ngực đeo vòng xâu chuỗi 
đầu lâu, eo hông đeo tay người làm vật trang trí; hai cánh tay bên trái chia ra cảm búa và câu 
liêm, tay phải thì cảm đồ đựng bằng đầu lâu người và một trái tim đang nhỏ máu ròng ròng. 


Trang 647/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Những bước tượng hung Phật này tạo hình hết sức đặc thù, nét mặt đáng sợ, không ngờ Trác 
Mộc Cường Ba lại chẳng nhận ra được pho tượng nào. 


Các bức tượng trong bốn gian sảnh đều có cơ quan, Trác Mộc Cường Ba đã lần lượt mở ra, bên 
trong đều trống không. Đường Mẫn hỏi: "Nếu chưa có ai tới chỗ này, vậy tại sao ngoài tượng 
Phật ra thì chẳng còn thứ gì nữa vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Làm sao anh biết được chứ? Có lẽ đã bị người nào đó tỉnh thông cơ 
quan học lấy đi mất rồi, hoặc là đã có biến cố gì đó, nên toàn bộ đô đạc đã được chuyển đi, 
hoặc cũng có thể... ở đâu căn bản không có pháp khí hay tế vật gì, để những kẻ tìm kiếm báu 
vật bỏ qua những gian phòng này hòng bảo vệ bí mật cuối cùng giấu bên trong tượng Phật." 


Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đã tới căn phòng chất đầy vại sành vại sứ. Trương Lập 
nhìn lối đi nhỏ hẹp nói: "Ơ đâu rồi." 


Nhạc Dương mắt tinh, vừa liếc cái đã thấy cục bầy nhầy giống thịt nằm dưới đất, nói: "Xem kìa, 
cái gì thế? " 


Trương Lập lắc đầu: "Không biết nữa." 
Nhạc Dương chặc lưỡi: "Đây có lẽ nào là thái tuế trong truyền thuyết không nhỉ? " 
Trương Lập liền hỏi: "Thái tuế là cái gì? " 


Nhạc Dương đáp: "Một thứ nghe đồn là ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thoạt 
nhìn giống thịt, nhưng thực ra là một loại nấm, ngoài ra, khi cắt một phần đi, nó sẽ tự mọc lại 
được, chỉ cần ngâm trong nước là sẽ giữ được không bị thối rữa. Hồi ở Thanh Hải tôi có nghe 
người ta kể về thứ này rồi." Nói đoạn, anh chàng liền nhấc cái vại Trác Mộc Cường Ba đã mở ra 
lên, lắc lắc mấy cái rồi bảo Trương Lập, "Anh xem đi, trong này cũng ngâm đây này." 


Trương Lập ghé mắt vào nhìn kỹ hơn, "Không phải đấy chứ, chỉ là một cục thịt trắng to bằng 


con chó con mới đẻ thôi mà, trong vại cũng đang ngâm một cục như thế." Nhạc Dương nói: 
"Chẳng lẽ ở đây lại có nhiều thái tuế thế cơ à? " 


Trương Lập trầm trồ: "Chà, ăn vào có thể trường sinh bất lão, vậu thì chúng ta phát to rồi! " 


Nhạc Dương thò tay vào trong vại vớt cục thịt trăng trắng ấy lên, gí sát miệng Trương Lập nói: 
"Anh nếm thử xem mùi vị thế nào? " 


Trương Lập vội vàng lắc đầu quây quậy, cái thứ này nghe thì có vẻ rất hay, nhưng khi đặt ở 
trước mặt, chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi, hơn nữa lại còn có một thứ mùi hết sức 
quái đản, ngửi còn chẳng muốn ngửi nói gì đến ăn. Nhạc Dương cười hì hì chế giễu: "Đúng là 
chẳng biết gì hết, đồ tốt thế mà lại." Nhưng lúc anh chàng đưa lên miệng, bị khí vị quái dị ấu xộc 
vào mũi thì cũng không sao há miệng ra nổi. Trương Lập lo lắng hỏi: "Được không đấy, cái thứ 
nàu có lẽ đã ngâm cả ngàn năm rồi đó, cho dù có là đồ tết thật thì cũng bị ngâm rữa ra rồi, 
chúng ta mau mau qua kiếm Cường Ba thiếu gia thì hơn.” 


Trác Mộc Cường Ba vừa bước xuống khỏi bệ thờ, bức tượng Phật bốn tay liền khôi phục lại hình 
dáng ban đầu, chỉ nghe bên ngoài đại sảnh có tiếng "cạch cạch" khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba 
chợt nghĩ: "Chẳng lẽ cánh cửa trong dưới đất đã mở ra rồi? Đi, đi xem sao." Nghĩ đoạn, gã liền 


Trang 648/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dắt tay Đường Mẫn nhanh nhanh chạy vù về gian đại sảnh sắc vàng. Đường Mẫn lẩm bẩm nói: 
"Không phải là huyết trì à, sao lại dễ mở ra như thế nhỉ? " 


Quả nhiên, các phiến đá giống như cánh hoa trong đại sảnh đã xoay cả về phía gần tường đá, 
để lộ ra một cửa hầm trơn nhẫn hình tròn, đường hằm hình xoáy tròn xuống dưới, bên trong 
trơn như gương, rất giống một cái vỏ ốc biển khổng lô. Đường Mẫn lo lắng nói: "Bên trong này 
trơn như thế, xuống rồi là không lên được đâu." Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi lấy 
dụng cụ ra, đóng đinh sắt vào mặt đá, rồi lại dùng ba cái chốt an toàn chặn mấy cánh hoa lại, 
thắt dâu an toàn vào đỉnh sắt, cài móc thả xuống đường hầm. Xong xuôi đâu đó, gã nói với 
Đường Mẫn: "Để anh xuống trước, em ở trên nàu đừng để cửa đóng lại đấu." 


Trác Mộc Cường Ba đội mũ phát sáng lên, một tay bám dây thừng, ngồi trong rãnh trượt xuống, 
giống hệt như trẻ con ngồi cầu trượt vậy, vừa trượt gã vừa không khỏi nghĩ thầm trong bụng: 
"Sao trơn vậy, rốt cuộc là đã dùng công nghệ gì nhỉ? " Gã rờ tay lên vách, thấy lạnh buốt xương, 
gõ gõ lên, thì thấu không phải tiếng trầm đục của đá, Trác Mộc Cường Ba liền điều chỉnh cho 
mũ sáng hẳn lên, liển thấy vách tường đen sì sì như làm từ thép ròng, thảm nhủ: "Chẳng lẽ 
tường bên trong lối đi này toàn bộ đều ghép từ vật liệu kim loại chắc? Bọn họ dùng cách gì mà 
giữ được kim loại cả ngàn năm cũng không gỉ sét nhỉ? ” 


Đang suy nghĩ, dưới chân gã hình như đạp rơi thứ gì đó, thân thể hơi chùng lại, đoạn liền nghe 
thấy tiếng "cục cục cục" bên dưới vọng lên. Trác Mộc Cường Ba không kịp nhìn cho kỹ, nhưng 
đã càng thêm cẩn trọng, bám chặt dâu thừng chằm chậm trượt xuống, quả nhiên không ngoài 
suu đoán của gã, cách đó chưa đầy ba mét, ở phía trước bỗng nhiên nhô ra một lưỡi đao sắc, 
mũi đao hướng thẳng về phía Trác Mộc Cường Ba, nếu gã mà không bám vào dây an toàn, nói 
không chừng lưỡi đao ấy đã xẻ người gã ra làm hai mảnh rồi. Trác Mộc Cường Ba còn chưa kịp 
thở phào nhẹ nhõm, đã nghe "soạt soạt soạt" mấy tiếng nữa vang lên, trong đường hầm trơn 
tuột ấu lại xẹt ra mấy lưỡi đao nữa. Những lưỡi đao này rõ là vô cùng sắc bén, sợi thừng chắc 
đến mức có thể treo cả con voi lên, bị lưỡi đao cọ vào hai ba lượt đã không chịu nổi trọng lượng 
của Trác Mộc Cường Ba, "bưng"” một tiếng rồi đứt lìa. Trác Mộc Cường Ba chỉ kịp hét vọng lên 
phía cửa đường hầm một tiếng: "Không được xuống đây, " thân thể đã trượt vù xuống dưới. 


Đường hầm 


Trương Lập và Nhạc Dương ung dung ởi qua lối đi hẹp. Nhạc Dương không khỏi dương dương 
đắc ú nói: "Vượt qua mấy cái cơ quan này dễ quá đi." 


Trương Lập liền châm chọc: "Không có Cường Ba thiếu gia nhắc nhở, cậu qua được dễ dàng thế 
không hả? Phải rồi, bâu giờ đi tiếp sao đây? Mấy người đám Cường Ba thiếu gia đâu rồi nhĩ? " 


Đi thêm mấy bước nữa, Nhạc Dương nhìn pho tượng Phật sáu tay, kinh ngạc thốt lên: "Oa, đâu 
là Phật gì thế, nhìn cứ như hung thần ác sát ấu." 


Trương Lập nói: "Dạ xoa phải không? Hay chẳng lẽ là tượng Diêm vương? " 


Hai anh chàng ởi tới phía trước tượng Phật sắt, liền nhìn thấy gian đại sảnh màu vàng và Đường 
Mẫn ở bên dưới. 


Trương Lập vẫu chào, rồi cùng Nhạc Dương mỗi người giữ một đầu dâu, gá lên phần nhô ra của 
lối đi, cùng lúc trượt xuống. Hai người chạy tới bên cạnh Đường Mẫn, trông thấy cửa hầm hình 


Trang 649/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tròn dưới đất, Trương Lập bèn hỏi: "Sao cô không xuống đó luôn? ” 


Đường Mẫn đáp: "Anh Cường Ba vừa mới xuống. Anh ấu nói để thăm dò xem có nguy hiểm gì 
không..." Cô vừa nói tới đâu, chợt nghe trong đường hầm vọng tới giọng Trác Mộc Cường Ba: 
"Không được xuống đây! " kế đó sợi dây thừng buộc vào đinh sắt bên trên giật nảy lên. Cả ba 
người đang đứng trong đại sảnh đều ú thức được một điều, dâu thừng đã đứt! 


Đường Mẫn cuống hết cả lên, thò đầu quan sát rồi định trượt xuống đường hầm, nhưng đã bị 
Trương Lập kéo lại. Nhạc Dương nói: "Mấy công chuyện nặng nhọc này để đàn ông chúng tôi 
làm cho." Nói xong liền cầm sợi thừng lên thắt bốn cái nút liền nhau, rồi bám dây xuống luôn 
đường hầm. Trương Lập cũng nói: "Yên tâm, công chúa, chúng tôi nhất định trả lại cho cô một 
Cường Ba thiếu gia hoàn chỉnh nguyên vẹn." Dứt lời cũng trượt xuống theo luôn. 


Trác Mộc Cường Ba gào lên cảnh báo, đồng thời hay tay vươn ra, ấn vào hai núm xoay ở cạnh 
đế giàu. Đôi giàu leo núi đặc chế liền tự động bơm khí xuống đế, hình thành nên những giác hút 
và các sợi lông cong lớn nhỏ khác nhau, Trác Mộc Cường Ba lợi dụng chút lực hút nàu mà áp 
chặt người vào vách đường hầm trơn tuột, từ từ giảm tốc độ, cuối cùng cũng coi như dừng lại 
được. Một thanh đao sắc lẻm kê ngay dưới nách gã, lưỡi đao gần như đã cắt rách lớp áo bên 
ngoài. Trác Mộc Cường Ba cần thận vòng tay qua tránh lưỡi đao, rồi dùng sức phần hông, từ từ 
trườn xuống dưới, trông hệt như một con sâu đang uốn éo bò đi. 


Lại vòng thêm ba vòng nữa, phía trước hình như đã xuất hiện mặt đất bằng phẳng, nhưng ở 
ngay chính diện lại xuất hiện một thanh đao dựng đứng. Từ góc độ của Trác Mộc Cường Ba, 
thoạt nhìn nó như một sợi tơ bạc, phía sau sợi tơ đột nhiên phình to ra như quản bút. Gã thầm 
nhủ, xung quanh chắc chắn phải có chốt lẫu nào để đóng cái cơ quan bật lưỡi đao nàu mới phải, 
vừa nãy trượt từ trên xuống dưới, những lưỡi đao này đều dựng đứng ở ngay phía dưới lối thông, 
nếu thả cho trượt tự do xuống thì người sẽ áp sát vào một bên vách do quan tính, thành ra lại 
không hề nguụ hiểm, chỉ có điều khi trượt tới đoạn dốc cuối cùng này, chắc chắn sẽ bị lưỡi đao 
sắc phía trước xẻ ra làm đôi. 


Khi sắp lại gần lưỡi đao, Trác Mộc Cường Ba liền phát hiện ra ở mé bên đường hầm hình tròn 
này có một kết cấu mộng ghép nhô ra, lẽ nào đây chính là chốt để đóng mở cơ quan? 


Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe "kịch" một tiếng, lưỡi đao kia bỗng rụt trở lại, kế đó nghe 
"phăng" một tiếng nữa, lưỡi đao lại bật trở ra. Trác Mộc Cường Ba còn chưa hiểu ra chuyện gì, 
đã nghe bên trên có người hét lớn: "Cường Ba thiếu gia, anh ở đâu? Tôi xuống đây! " Tiếng 
Nhạc Dương từ xa thành gần, đến thật là nhanh! 


Trác Mộc Cường Ba thầm than không xong, hai chân ấn chặt vào đường hầm. Chỉ thấy hai vai 
trầm xuống, cả hai người cùng lúc bị một xung lực mạnh mẽ kéo trượt xuống. Lưỡi đao kia cách 
tâm mắt Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trác Mộc Cường Ba định 
thay đổi phương hướng, nhưng muốn trụ vững được thân hình ở chỗ này một mình đã không 
phải chuyện dễ rồi, làm sao gã được như ý. Thành ra hai người cùng lúc cứ thế trượt thẳng về 
phía lưỡi đao sắc bén. 


Cuối cùng coi như nhờ đôi giày leo núi đặc chế chất lượng cao, không ngờ cũng giữ ổn được 
thân hình của cả hai người. Song lưỡi đao kia đã kề vào giữa hai đùi Trác Mộc Cường Ba, cọ xát 
vào đũng quần. Gã lần này đúng là được một phen toát mồ hôi lạnh, không ngờ còn chưa kịp 
định thần, bên trên đã có tiếng vọng xuống: “Tôi cũng đến rồi đấy! " 


Trang 650/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cả kinh thất sắc. Maw là trong lúc loạn cũng không mất đi sự bình tĩnh, vào 
khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó gã đã vươn tay phải ra ấn xuống kết cấu hình mộng kia, 
còn kế đó thế nào thì đành nghe theo mệnh trời thôi vậy. Trác Mộc Cường Ba vừa mới làm 
xong, trọng lượng trên vai đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, ba người như một đoàn xe lửa, trượt 
ngồi xuống tận cùng của đường hầm. 


"Khốn kiếp! Rõ ràng đã nghe thấy tôi bảo đừng có xuống, thế tức là chắc chắn có cơ quan rồi, 
vậy mà vẫn còn mạo hiểm như vậy nữa! " Trác Mộc Cường Ba có tốt tính đến mấy cũng không 
thể nhịn nổi, lớn tiếng trách móc các thành viên trong nhóm. 


Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập, giọng đầy trách móc: "Đều tại cậu cả, suứt chút 
nữa là làm Cường Ba thiếu gia tuyệt đường con cháu rồi." Hai người áp vào vách tường trượt 
xuống, thành ra không chạm phải lưỡi đao nào hết. 


Trương Lập vội biện bạch: "Sao lại trách tôi, rõ ràng là cậu xuống trước cơ mà, cậu không đạp 
phải cái cơ quan ấu, những lưỡi đao đó liệu có bật ra làm đứt dây thừng hay không chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng tức, có điều cũng không muốn lằng nhằn mãi với hai anh 
chàng lắm điều này, liền lấy thiết bị ra liên lạc với Đường Mẫn, báo cho cô biết tạm thời họ chưa 
gặp nguụ hiểm gì, nhưng trong thông đạo có cơ quan, tốt nhất là đừng có xuống vội, cứ ở trên 
đó đợi mấy người nhóm lạt ma Á La tới đã. Kế đó, gã lại liên lạc với giáo sư Phương Tân, từ vị 
trí của giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La, rõ ràng là đã sắp tới gian đại sảnh màu vàng kim kia 
rồi. Chỉ có Lữ Cánh Nam và Ba Tang là đã phát hiện ra một lối đi lạ, giờ đang thăm dò. Hơn 
nữa lối đi mà họ phát hiện ra đó, hình như cả nhóm người của Ben cũng chưa phát hiện ra, bên 
trong vẫn còn giữ được nguyên vẹn trạng thái mấy trăm năm không hề có người lai vãng. 


Thông đạo bí mật mà Lữ Cánh Nam và Ba Tang đi nghe nói còn nguy hiểm kỳ bí gấp bội, nói 
chuyện qua thiết bị liên lạc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng được, Lữ Cánh Nam chỉ dặn 
dò bọn Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng điều tra rõ lối đi bọn gã phát hiện, sau đó xem xem 
có thể liên hệ và giúp đỡ gì nhau không. 


Trác Mộc Cường Ba ấn nút trên đồng hồ, chấm dứt cuộc tranh luận từ nãy vẫn chưa hề ngừng 
lại của Trương Lập và Nhạc Dương, đoạn nói: "Tôi còn chưa nói cái gì, hai cậu tranh cãi gì mà 
tranh cãi? Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra rõ tình hình dưới này trước, rồi sau đó tìm cách leo lên 
trên kia." 


Con đường này nối liền với ống trượt hình xoáy ốc mà mấy người vừa trượt xuống, độ võng dưới 
mặt đất tương đối nhỏ, cao hơn hai mét một chút, Trác Mộc Cường Ba chỉ cần vươn tay lên là 
đã chạm tới đỉnh vòm rồi, chiều rộng đâu chừng hai ba mét, đi bên trong cảm tưởng như đang 
bước trong một đường hầm thời không cổ kính vậy. Gã cảm thấy con đường này hơi giống lối đi 
hình ống xương ở địa cung Ah Puch, nơi ra ra vào vào của bọn chuột khổng lô, không khỏi thầm 
nhủ: "Ở đâu chắc không có cái thứ ấy chứ nhỉ." 


Đi được chừng mười bước, phía trước liền xuất hiện lối rẽ, ba người đứng lại nhìn quanh ngó 
quất, chỉ thấy cả hai lối đều có phân nhánh. Trương Lập không ghìm nổi buột miệng thốt lên: 
"Không phải chứ, mê cung hả? " Nhạc Dương "Ô" lên một tiếng. Trong ngành cơ quan học, hai 
vị nhân huynh này sợ nhất chính là môn mê cung, cái gì mà mê cung vòng, mê cung vuông, mê 
cung pháp trận, mê cung lập thể... dù là loại mê cung gì cũng khiến cả hai đầu váng mắt hoa. 


Trang 651/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thế nhưng cổ nhân lại cứ xếp mê cung vào loại dễ xây dựng mà hiệu quả lại cao nhất trong cơ 
quan thuật. Các loại mê cung, chẳng hạn như Kù môn độn giáp, Bát trận đồ, Mê hồn trận... đều 
từng nổi tiếng hiển hách một thời, lập công lớn trên chiến trường và còn nhiều nơi khác. Trong 
cơ quan học, riêng kiến thức về mê cung lập nên hẳn một ngành chuyên biệt. Những gì bọn 
Trác Mộc Cường Ba đã học và nắm bắt, có thể nói đều là những kiến thức đơn giản và tinh yếu 
nhất về mê cung. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không giống, làm gì có mê cung nào cứ đi bốn năm bước đã thấy rẽ 
nhánh rồi, hơn nữa tường ở đây đều trơn nhắn thế này, chẳng giống như có bố trí cơ quan lớn gì 
cả.” 
Nhạc Dương lẩm bẩm: "Cũng cần gì cơ quan cỡ lớn chứ, chỉ như cái vừa nãu..." Trương Lập vội 
nhéo mạnh lên lưng anh chàng một cái, ý bảo Nhạc Dương đừng có nhắc chuyện vừa nãy làm gì 
nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng ta đi thêm mấy bước nữa xem thế nào, dù sao cũng còn hơn 
đứng mãi ở đâu." 


Không có máy tính của giáo sư Phương Tân, đi trong đường hầm phân nhánh chằng chịt thế 
này đúng là tương đối khó khăn. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đánh dấu điểm đang đứng 
lại, sau đó bắt đầu đi về phía trước. Trong mê cung mà không có bản đồ, thì nên tuân theo 
nguyên tắc dựa phía trái. Đâu là một nguyên tắc rất cơ bản, chính là đi thế nào cũng được, 
nhưng bao giờ cũng phải bám sát vào bức tường bên trái, như vậy thì từ đầu chí cuối vẫn luôn 
tiến lên phía trước. Nếu như mê cung có dạng thức một vòng tuần hoàn, thì họ đã đánh dấu ở 
điểm khởi đầu, khi nào quay lại đâu sẽ phát hiện ra được ngau. 


Lúc nàu, giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La đã tới gian phòng chất đầu vại sành sứ và xương 
người chết, cũng nhìn thấy cả lối đi chật hẹp kia. Giáo sư Phương Tân nói: "Đến nơi rồi, " đoạn 
liên cởi ba lô xuống chuẩn bị đi qua. Lạt ma Á La liền ngăn lại: "Đợi đã, để tôi xem mấy cái vại 
này một chút." 


Giống như Nhạc Dương lúc nấu, lạt ma Á La nhấc chiếc vại lên, nhìn cục thịt và chất lỏng bên 
trong, ánh mắt hấp háy bất định. Giáo sư Phương Tân thấy thế liền hỏi: "Bên trong có gì thế? " 


Lạt ma Á La như người bừng tỉnh cơn mộng, giật mình đáp: "À, gì hả? Ồ, không biết nữa, đúng 
là kỳ quái thật, nhiều vại như vậu, bên trong này rốt cuộc là ngầm thứ gì đâu nhỉ? Chụp ảnh lại 
đã, rồi chúng ta nhanh qua xem bọn Cường Ba thiếu gia thế nào." Miệng thì nói vậy, nhưng 
trong lòng ông lại thầm kinh hãi: "Trời đất, lẽ nào đây lại chính là Thánh đàn năm đó? " 


Từ sau khi máy tính của giáo sư Phương Tân ghi lại được rất nhiều thông tin trong địa cung Ah 
Puch, lãnh đạo của tổ huấn luyện đặc biệt tỏ ra rất hứng thú với phương thức ghi hình này. Sau 
khi được nhóm nghiên cứu cải tiến, máu quay của giáo sư Phương Tân đã đổi thành loại ống 
kính có độ phân giải cao, gắn trực tiếp vào mắt kính của ông, chỉ cần kéo sợi dây truyền số liệu 
trong ba lô ra gắn vào là có thể dùng được luôn, lại có chức năng quay chụp dưới nước, còn máu 
tính xách tay được giữ trong ba lô, giải phóng cho đôi tay tự do hoạt động. 


Mới được khoảng ba phút mà mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đã đi qua vô số đường rẽ 
nhánh, nếu phải gượng ép đi theo trí nhớ, lúc nàu họ khẳng định là đã lạc đường. Đột nhiên, 
chiếc đồng hồ trên cổ tau Nhạc Dương sáng đỏ lên, báo có tín hiệu liên lạc. Thì ra giáo sư 


Trang 652/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân và lạt ma Á La đã tới nơi, sau khi nghe Đường Mẫn kể lại mọi chuuện liền liên lạc 
với ba người bên dưới. Nhạc Dương trả lời rằng trước mắt coi như vẫn an toàn, cả bọn đang ở 
trong mê cung, bên dưới này ngoài đường hầm ra thì chẳng phát hiện được gì khác nữa, nếu tìm 
thấy gì sẽ liên lạc với bên trên sau. Giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La dặn dò ba người cẩn 
thận, bọn họ cũng phải ở trên này quan sát mấy tượng Phật kia một chút. 


Đường Mẫn dẫn đường cho hai ông già tham quan hết cả mấy gian sảnh sau bốn cánh cửa chính 
và bốn cánh cửa ngách, cũng xem cả những cơ quan bên trong, rồi giáo sư Phương Tân sắp xếp 
lại các tư liệu trong máy tính, cùng Đường Mẫn thảo luận những gì hai người trông thấy trong 
đống hoang tàn đổ nát. Lạt ma Á La thì nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật đen treo lơ lửng 
giữa không trung, tâm trạng nặng nề mà phức tạp, nhủ thầm trong bụng: "Đại Hộ Pháp thần Ma 
Kha Ca La, Trì Thiên Hộ Pháp thần Kha Lợi Đế Mẫu, Địa Linh tôn Na Ca, Đại thánh Tù Na Dạ 
Ca, Địa Mẫu thần Ca Lợi... thần Phật cõi trời đều tụ tập cả về đâu, không thể sai được, thứ 
chúng ta vừa trông thấu... đó là rượu tế! Chỗ này đúng là Thánh đàn rồi! Đức Ma Hê Thủ La tôn 
kính vạn năng, xin hãy thứ tha cho kẻ tội đồ thành kính này, chúng con đến muộn mất rồi, 
nhưng chúng con không bỏ cuộc, không bao giờ ngừng nỗ lực để Tự Tại Mạn Đà La trùng hiện 
quang minh.” 


Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình máy tính rồi nói với Đường Mẫn: "Thứ giáo lý cổ xưa hoặc 
có lẽ đã biến mất này, bọn họ toàn sùng bái tà Phật và ác ma. Chẳng hạn pho tượng Phật sắt 
trên đầu chúng ta đây, nếu tôi không lắm, đó chắc là Đại Hắc Thiên (Mahakala). Đại Hắc Thiên 
là một trong những vị thần bảo hộ được nhiều người biết đến nhất ở Tây Tạng. Tương truyền 
Đại Hắc Thiên đã bị Quan Âm thu phục, có lúc còn được coi là hóa thân Phẫn Oán của Bồ Tát. 
Còn bức tượng hai con voi ôm lấy nhau đó chắc là Đại Thánh Hoan HÏỉ Thiên, ngài thường xuất 
hiện dưới hình tượng chiến thần, còn gọi là Đại Thánh Thiên, Thánh Thiên. Hình tượng hai vợ 
chồng đầu voi mình người ôm nhau hợp thể này chính là bản tôn (hình tượng thật) của ngài. 
Nam Thiên là con trai trưởng của Đại Tự Thiên, là Đại Hoang thần tàn hại thế giới; Nữ Thiên là 
Quan Âm hóa ra, ôm chặt lấu nhau như vậy là để Nam Thiên hoan tâm, dồn nén cơn hung bạo 
xuống, vậy nên mới gọi là Hoan Hỉ Thiên. Còn bức tượng Phật nữ mà cháu cho là đáng sợ nhất 
ấu có lẽ chính là Quỷ Tử Mẫu trong truyền thuyết. Quỷ Tử Mẫu trong truyền thuyết. Quỷ Tử 
Mẫu còn gọi là Hoan Hỉ Mẫu, tiếng Phạn là Kha Lợi Đế Mẫu. Quở Tử Mẫu vồn là một vị ác thần 
trong Bà La Môn giáo, chuyên ăn lũ trẻ con ở chốn nhân gian, gọi là Mẫu Dạ Xoa. Sau khi được 
Phật pháp giáo hóa, liền trở thành thần hộ pháp chuyên trách bảo vệ trẻ con. Hai bức tượng 
còn lại thì tôi không nhận ra, nhưng quá nữa cũng là loại tượng Phật này. Những vị thần Phật 
này sau khi quy hồi Phật giáo thì đều là Đại Hộ Pháp, Đại Kim Cương, là các thần Phật chính 
nghĩa chuyên trách tiêu diệt tà ma ác đạo, nhưng những bức tượng được khắc tạc ở đây, rất rõ 
ràng đều thể hiện hình tượng trước khi quy y Phật giáo của họ, đều là đại hung thần, đại sát 
tinh, thản Phật bình thường đều không thể làm gì nổi họ. Những thản Phật mà giáo phái nàu 
thờ phụng chính là những vị tà Phật nàu đó. Tôi nghĩ, lạt ma Á La chắc biết về việc này nhiều 
hơn chúng tôi đúng không, Á La đại sư? " 


Lạt ma Á La giật mình: "Gì hả? " 
Đường Mẫn nói: "Ông kể cho chúng cháu nghe về lai lịch những tượng Phật này đi, đại sư." 


Lạt ma Á La nói: "Những tượng Phật nàu hả? Chậc, những tượng Phật này hả? Những bức 
tượng này đều xuất hiện dưới dạng tướng mạo bản tôn, chắc là thuộc về một chỉi bên lẻ của Mật 
tông Tây Tạng. Nói đến Mật tông Tây Tạng, chỉ e sẽ dài đấy, nhất thời ta cũng không biết nên 


Trang 653/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói từ đâu nữa." 


Đường Mẫn nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp: "Vậy đại sư đừng nói chuyện này vội, nói chuyện 
huyết trì đi, tại sao không đổ máu vào mà cửa cũng mở ra được vậu? Có phải mấy ngày trước đã 
có người sử dụng huyết trì, nên nó vẫn giữ được trạng thái đó không? " 


Lạt ma Á La lắc đầu: "À, huyết trì cũng có nhiều loại khác nhau, trường hợp này không thể gọi 
là huyết trì, nó là bạch trì." 


Đường Mẫn nhắc lại: "Bạch trì? " 


Lạt ma Á La nói: "Ừm, bạch trì không cần máu, chỉ cần dùng nước sạch bình thường là có thể 
tác động mở cửa được rồi. Sau đó đúng như cháu nói đấy, chỉ cần lượng nước đầy đủ thì có thể 
dùng mấy ngày liền. " 


Đường Mẫn chỉ vào một cánh cửa mé, nói: "Nhưng mà, những cái chúng ta thấy bên trong các 
căn phòng kia, không phải là giống hệt như huyết trì hay sao ạ? " 


Lạt ma Á La mỉm cười đáp: "Đó chỉ là hình thức mô phỏng thôi. Dựa vào ý đồ của cánh cửa đá 
này mà suy đoán, bên dưới có lẽ là hệ thống nước thải ngầm, cơ quan mà mấy người Cường Ba 
thiếu gia nhắc tới, ta nghĩ có lẽ là đao cắt." 


"Đây hình như là một hệ thống thoát nước ngầm." Trác Mộc Cường Ba cũng đưa ra một kết luận 
tương tự. Gã nói: "Đường hầm ở đây rộng rãi chằng chịt như mạng nhện, bốn vách lại trơn nhắn 
thế này, dùng để xử lý nước thải rất hợp, chắc chắn không phải mê cung đâu." 


Nhạc Dương nói: "Tôi cũng thấy không giống mê cung lắm. Chỗ này một là không có cơ quan, 
hai là không có trang trí gì cả." 


Trác Mộc Cường Ba càng thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình, gật đầu nói: "Ưm, khi mưa 
lớn nước dâng lên, có lẽ hòn đảo này sẽ bị nhấn chìm, đợi khi nước rút đi, sẽ nhờ vào hệ thống 
thoát bớt nước. Trí tuệ của cổ nhân đúng là vô cùng vô tận." 


Trương Lập nói: "Vậy những lối thông này thông đi đâu chứ? " 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Ra bên ngoài đảo, hoặc là... đáy hồ." 

Nhạc Dương đề nghị: "Chúng ta lại trở về chỗ ban đầu xem, được không? Ủa, chỗ đánh dấu đâu 
rồi? Sao chẳng thấy đâu nữa nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba xem thử, quả nhiên chỗ này nối liền với một đường hầm hướng thẳng lên 
trên, nhưng thông đạo hình như lại hơi khác với đường bọn họ đi xuống. Trác Mộc Cường Ba 
nói: "Không phải lối chúng ta đi xuống, đây là lối thông từ chỗ khác xuống, các cậu xem, đây là 
một đường dốc thẳng, không có rẽ ngoặt. Ùm? Bên trên có ánh sáng kìa, chác là cửa mở đấu, 
chúng ta lên trên xem sao nhỉ! ” 


Trương Lập băn khoăn: “Irơn thế này thì làm sao mà lên? " 


Trác Mộc Cường Ba giẫm giẫãm chân nói: "Leo lên chứ còn sao." Lúc này lòng tin của gã đối với 
giàu hấp lực đã khôi phục phần nào. Vừa nãy trọng lực ba người còn chịu nổi, huống hồ giờ chỉ 
có một người. 


Trang 654/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương gật đầu: L9) bình thường ít khi dùng tới, không ngờ đã quên béng mất cái công 
năng này rồi. Leo lên trên xem một chút cũng được." 


Trương Lập cảnh giác nói: "Cẩn thận lại có lưỡi đao bật ra như vừa nãu đấu." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi tính toán rồi, loại lưỡi đao đó dài không quá ba mươi centimet, 
vừa nãy là trượt xuống, giờ nếu chúng ta đi thẳng lên, không giẫm vào khe ở giữa thì lưỡi đao đó 
không gây nguy hại gì đâu." 


Ba người cần trọng dè dặt leo lên đường hầm trơn tuồn tuột, phía trước có ánh lửa thấp thoáng, 
chỉ chốc lát đã ở trong một động đá. Chỗ này và đại sảnh ban nãy hoàn toàn khác biệt, dường 
như chỉ là một hang đá được đục đẽo thô sơ, không có bất cứ trang trí gì, bốn bức tường và trần 
vẫn còn lởm chởm, chính giữa có một pho tượng đá, miệng hang ba người leo lên ở ngay sau 
lưng tượng. Trương Lập và Nhạc Dương vòng qua phía trước tượng Phật, rồi hét toáng lên: "Ôi 
chà, yêu nữ lông dài! " 


Trác Mộc Cường Ba ởi tới phía trước tượng đá, cũng phải thầm ngạc nhiên. Bức tượng đá nàu 
không hiểu là chưa hoàn thành hay là cố ú tạc như vậy, chỉ thấu toàn thân trần truồng, mang 
đặc điểm của nữ giới, song lại có lông dài phủ khắp người, mặt mũi bị lông che kín, đến trước 
ngực tượng cũng có lông dài, bảo là một con tỉnh tinh lớn thì không phải, ngược lại có lẽ giống 
với một cái rễ câu hình người hơn. Trác Mộc Cường Ba lờ mờ nhớ lại câu chuyện về Mao yêu nữ 
vương mà cha gã từng kể cho nghe hồi nhỏ, nhưng trước giờ gã cũng chưa bao giờ trông thấy 
bức tượng nào tương tự như thế này, không rõ đây có phải là Mao yêu nữ vương hay không nữa. 
Trên bàn tế trước mặt bức tượng Phật là một tượng xác người, dưới chân có ba ác quở, bên cạnh 
có một ác quỷ nữa, đều giơ tay, chân, thân thể của xác chết lên há miệng định cắn, còn tay phải 
tượng đá giơ trái tim người lên quá miệng như muốn ăn, tay trái cầm một thứ giống như hòn đá 
cuội đặt vào lồng ngực người nằm trên bàn. 


Ba người đi một vòng quanh hang đá, không tìm thấy cơ quan gì, cũng không thấy lối đi nào 
khác, cảm thấy hết sức kỳ quái. Tại sao lại là một cái động đá hoàn toàn bít kín, chỉ thông với lối 
thoát nước ngầm chứ? Song tìm kiếm khắp cả hang, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, 
ba người đành chuẩn bị theo đường cũ trở lại. Đến cửa đường hầm, Trác Mộc Cường Ba bỗng 
dừng phắt lại, nói: "Bên trong có người." 


Đa Cát Điệt Bất 


Trương Lập vừa mới nhìn qua tượng hung Phật, tim đã đập thình thịch không thôi, Trác Mộc 
Cường Ba lại còn đột nhiên buông ra một câu bên trong có người, lập tức làm anh chàng giật 
thót cả mình, vội hỏi: “Cái gì? đâu có người cơ? ” 


Trác Mộc Cường Ba ra hiệu cho mọi người không lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy bên 
trong hang đá kín mít trống huếch hoác này quả nhiên có những âm thanh kỳ dị vang lên, tự 
như tiếng gì gõ đập, đều đặn mà có tiết tấu, chậm nhanh mạnh nhẹ liên tục thay đổi, hơi xa 
xăm và yếu ớt, không chú ú lắng nghe thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được, có vẻ như 
phát ra từ một góc hang đá, nhưng lại không thể phân biệt được chính xác ở đâu, cứ như cả bốn 
vách hang đều đang phát ra tiếng động. Trác Mộc Cường Ba lạnh giọng thì thâm: "Âm thanh 
vừa nãy tôi nghe thấy không phải thế này, hình như là có người đang kêu cứu, mà còn bằng 
tiếng Tạng cổ nữa." 


Trang 655/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập và Nhạc Dương làm bộ khoa trương ôm lấy nhau, đồng thanh thốt lên: "Cường Ba 
thiếu gia, anh đừng có mà dọa chúng tôi đấu, chẳng lẽ ở đây có mà? " 


Trác Mộc Cường Ba vung tay lên, nói: "Tìm lại xem, nói không chừng ở đâu đó có cơ quan đã bị 
chúng ta sơ ú bỏ qua. Cái hang nàu không thể nào không có lối ra vào được." 


"Đao cắt là gì ạ? " Đường Mẫn vẫn chưa hiểu. 


Lạt ma Á La giải thích: "Hòn đảo này nằm ở giữa hồ, nếu nước hỏ dâng lên nhấn chìm, toàn bộ 
kiến trúc ngầm dưới lòng đất sẽ bị ngâm trong nước, vì vậu ở tầng dưới nàu mới có một loại 
Bạch trì hễ gặp nước là mở ra. Nhưng nếu nước xối ra cuốn theo những vật thể lớn, chẳng hạn 
như màn che, phướn trong đại điện, bàn thờ và một số tạp vật khác, làm tắc lối thoát nước thì 
sao? Lúc đó, lối thông hình loa kèn và đao cắt bên trong liền phát huy tác dụng, cắt những vật 
thể lớn thành miếng nhỏ, khơi thông hệ thống thoát nước thải ngầm. Các lưỡi đao thình lình bật 
ra như có lò xo, sau một khoảng thời gian lại đột nhiên rụt về, rồi bật ra, liên tục băm cắt." 


Đường Mẫn ngạc nhiên thốt lên: "Thật là khéo léo, không thể nào tin nổi. " 


Lạt ma Á La điểm đạm nói: "Đây chính là trí tuệ tích lũy từ thực tiễn lao động và đời sống của cổ 
nhân đó. " 


Ba người lại nói chuyện phím một lúc, lạt ma Á La kể một số chuyện liên quan tới các thần Phật 
của Mật giáo, rồi nói: "À, không hiểu mấy người Cường Ba thiếu gia giờ ra sao rồi, thử liên lạc 
với họ xem.” 


Giáo sư Phương Tân lại liên lạc với nhóm của Trác Mộc Cường Ba. Ba người bọn họ lúc nàu 
đang bới tung hang đá kín kia lên để tìm cơ quan hay đường ngầm chỉ vì Trác Mộc Cường Ba 
cho rằng bên trong có người. Trác Mộc Cường Ba tả lại bức tượng yêu nữ lông dài mà bọn gã 
thấy ở đâu cho giáo sư Phương Tân nghe. Lạt ma Á La lại thêm một phen chấn động trong 
lòng, thảm nhủ: "Đà Chi Ni Độ Hóa Thần Mẫu, trời ơi, ở đây rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật 
nữa? Không ngờ chúng ta lại hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của Thánh đàn nơi đâu, 
đúng là không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi! " 


Nghĩ đoạn, ông liền nói: "Xuống đó ởđi, ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta chưa hề hay biết." 


Đường Mẫn lộ vẻ do dự: "Nhưng mà, đao cắt trong lối thông này không phải rất nguy hiểm hay 
sao? ” 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Cứ đi theo ta, không có vấn đề gì đâu." 


Giáo sư Phương Tân cũng muốn xuống thăm dò từ đầu, liền vui vẻ đồng ý. Vậy là ba người liền 
cùng nhau trượt xuống hệ thống nước thải bên dưới. 


Trác Mộc Cường Ba và hai người Trương Lập, Nhạc Dương lại tìm kiếm khắp hang đá thêm một 
lượt nữa, song vẫn không phát hiện ra cơ quan hay đường ngầm nào, mồ hôi đảm đìa ướt đẫm 
người. Âm thanh vếu ớt kia thật giống như đang có người kêu lên: "Cứu mạng! " hơn nữa còn là 
tiếng Tạng cổ. Nhạc Dương lại còn nghe ra được, đó là tiếng của một người đàn ông, sắc mặt 
lập tức tái dại đi. Hang đá vốn trống hoác trống hơ, âm thanh vang lên quá bất ngờ. Ánh mắt ba 
người dần tập trung cả vào bức tượng Phật cao năm mét ở giữa. Có phải bức tượng này vừa hét 
lên? Hay là người đàn ông nằm trên bàn kia? Hay là bốn con quỷ? Trương Lập, Nhạc Dương 


Trang 656/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


càng thêm nghi hoặc, không hiểu có phải đã đụng phải yêu tinh ngàn năm gì đó rồi hay không? 
Không thì tại sao lại nói tiếng Tạng cổ cơ chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vỗ đùi đánh đét một tiếng: "Ôi cha, chúng ta ngu thật! " Trương 
Lập, Nhạc Dương lại giật thót mình, nhảy ngược về phía sau một bước. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tượng đái! Là tượng đá chứ còn gì nữal Chúng ta tìm cơ quan khắp 
nơi, mà sao lại bỏ qua cái ở lù lù trước mắt thế này! " Gã bước lên cái bệ tròn hình áng mây, đến 
bên dưới chỗ ngồi của nữ Phật lông dài, chỉ vào khe hở nhỏ nói: "Bức tượng đá này chắc chắn là 
có thể di động, đây này, vừa rõ ràng lại vừa đơn giản, vậu mà chúng ta đều không nghĩ tới." 


Ba người liền hợp sức lại đấu tượng Phật ra, không ngờ nó nhẹ hơn hẳn so với họ tưởng, xem ra 
bên trong chưa chắc đã đặc ruột. Quả nhiên, bên dưới bệ ngồi của bức tượng lộ ra một vách 
ngăn vuông vắn mỗi bề khoảng một mét, mở vách ngăn ra, bên dưới hóa ra là một hồ nước, đầy 
nước trong vắt, ở giữa có một thứ trông như cái bệ đá nhô cao lên khỏi mặt nước, nhưng bên 
trên không có người. Trương Lập thò đầu quan sát, dưới nước cũng thấy có bóng người nào đâu, 
anh chàng đang nghi thần nghi quở, đột nhiên từ trong làn nước nhô lên một cái đầu tóc tai bù 
xù, mặt mày bợt bạt, Trương Lập lập tức giật nảy người ngã ngửa ra đằng sau. Cái đầu đó vung 
vấu mạnh, bọt nước bắn tung tóe, một gương mặt vuông vắn, mắt to mày rậm, mũi vuông môi 
dàu xuất hiện trước mặt mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, phun ra một búng nước, nhanh 
nhẹn leo lên bờ, nói: "Coi như được cứu rồi." 


Vừa nghe anh ta cất tiếng, cả ba liền tức khắc hiểu ra ngay, đâu là người ở thôn Công Bố, tiếng 
cứu mạng ban nãy phát âm giống như tiếng Tạng cổ, nhưng câu sau lại là thứ ngữ âm kỳ quái 
nằm ở giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại thời kỳ đầu. Người này nhỏ bé lạ thường, chiều 
cao chưa được mét rưỡi, tứ chi nhỏ, da ngăm đen, còn cái đầu lại to tướng ra, đứng trước mặt 
Trác Mộc Cường Ba, trông cứ như một đứa nhỏ châu Phi suy dinh dưỡng vậy, chắc tại ngâm 
nước quá lâu, nên thân thể ánh lên một thứ sắc trắng không tự nhiên của thịt nữa. Người này 
mặc áo Phổ Lỗ, đi ủng ống cao, hông buộc dây lưng Phổ Lỗ, giắt một con dao đi rừng, cổ tau 
đeo chuỗi hạt Bồ đề, trước ngực có một chuỗi Phật châu bằng mã não, chính giữa là một viên 
mã não hình thoi có hoa văn đen trắng. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ra ngay là Thất 
Nhãn Thạch. 


Người kia vung vấu lắc nước trên đầu văng ra, tự giới thiệu bằng giọng kiêu ngạo và tự hào: "Tôi 
là Đa Cát, cảm ơn các vị đã cứu mạng." 


"Đa Cát? Anh là Đa Cát Điệt Bất? " Trác Mộc Cường Ba hỏi như vậy, làm Nhạc Dương và 
Trương Lập đều giật mình ngạc nhiên. Trước đó hai người và Trác Mộc Cường Ba đều nghĩ 
giống nhau, đã là thợ săn giỏi nhất thôn Công Bố, chắc chắn là phải cao lớn khôi vĩ, lực lưỡng 
như bò mộng, làm sao anh chàng nhỏ con loắt choắt này lại là Đa Cát Điệt Bất được? 


Không ngờ anh chàng nhỏ con kia lại hiên ngang ngắng đầu lên đáp lời: "Đúng vậy, sao anh biết 
tên tôi thế? Tôi rất cảm ơn các anh đã cứu mạng, nhưng... các anh là ai? Tại sao lại đến chỗ 
này? Còn nữa, sao các anh biết nói ngôn ngữ này? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Na Thâm đưa chúng tôi tới đây." Kế đó gã lại nói với Đa Cát những 
lời Na Thâm nhờ chuyển giúp. 


Đa Cát há hốc miệng, hai mắt sáng ngời lên, như thể nước mắt sắp trào ra đến nơi, hồi lâu sau 


Trang 657/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mới cất tiếng: "Na Thâm, ôi, trời xanh ơi! Đức Phật vạn năng ơi! Cảm tạ Người đã ban cho con 
hạnh phúc này! Trong đời Đa Cát Điệt Bất, không ngờ có thể cùng lúc gặp được hai vị Thánh sứ 
đại nhân." Anh ta lại hoan hỉ chạy tới quù lạu trước bức tượng Phật nữ lông dài, miệng lầm bẩm: 
"Không Hành Mẫu đại nhân từ bi, con xin được cảm tạ các thần Phật chốn Thiên giới đã chiếu 
cố, con muốn cảm tạ, muốn dùng linh hồn trong sạch nhất của mình tiếp nhận sự độ hóa của 
Người." 


Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Trương Lập lấy làm kinh ngạc, Không Hành Mẫu thì bọn 
họ đều biết, đó là một trong những vị Phật từ bi có tiếng ở Tây Tạng, cứu khổ cứu nạn giống 
như Quan Thế Âm bồ tát vậy, tượng Không Hành Mẫu ở đây sao lại tạc ra hình dạng thế nàu 
cho được? 


Thấy Đa Cát đứng lên, Trương Lập liền hỏi: "Cái này, sao các anh lại gọi là Không Hành Mẫu 
đại nhân? " 


Đa Cát ngạc nhiên hỏi: "Đây chính là Không Hành Mẫu đại nhân mà, sao vậy? Thánh sứ đại 
nhân có pháp danh khác để gọi Người ạ? " 


"Thánh sứ? " Trác Mộc Cường Ba bản thân cũng không tỉnh thông Phật học cho lắm, vội nói 
“Ưm... không có." 


Đa Cát nói: "Thánh sứ đại nhân, ngài đúng là Thánh sứ đại nhân thật rồi." Nói đoạn, liền quờ 
xuống trước mặt Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương đứng cạnh nói: "Lại còn không phải nữa à, 
ba vị trưởng lão của các anh đã nói rồi, đâu chính là Thánh sứ đại nhân. Nhưng làm sao anh biết 
anh ấy chính là Thánh sứ thế? " 


Đa Cát đáp: "Không có người Công Bố chúng tôi dẫn đường, muốn đến được đây không dễ 
dàng chút nào đâu, gò đ khe bọ cạp, núi rắn, thung lũng người chết, thung lũng chướng 
khí, đầm đen, đó đều là những nơi người thường không thể vượt qua được. Muốn tìm Cánh cửa 
Sinh mệnh lại khó càng thêm khó, có Na Thâm dẫn đường, lại vào được Cánh cửa Sinh mệnh, 
vậy thì chỉ có Thánh sứ đại nhân và thôi. " 


Đa Cát quờ dưới đất, đột nhiên lấy tay lần khắp người tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cũng móc 
trong lần áo ướt sũng ra một vật màu đỏ to bằng cái cúc áo, hai tau dâng lên quá đầu cung kính 
nói: "Đa Cát tôi đã thể rằng, ai cứu tôi ra khỏi Hôi Hà địa ngục thì sẽ tặng viên Trích Huyết 
hồng thạch này cho người ấy; không ngờ lại chính là Thánh sứ đại nhân ngài giải cứu Đa Cát ra 
khỏi địa ngục, xem ra đúng là trời cao có pháp nhãn, thần thông quảng đại, xin Thánh sứ đại 
nhân tiếp nhận.” 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Sao tôi lại lấy đồ của anh được? " 


Đa Cát liền cuống cuồng nói: "Viên Trích Huyết hồng thạch này vốn là thánh vật cuối cùng ở 
đâu, Đa Cát liều chết trong Thụ Kiếm địa ngục mới lấy được để dâng lên cho Thánh sứ đại 
nhân. Đa Cát giữ vật này bên người, tức là đã đại bất kính với Trời đó! " Nói dứt lời, không ngờ 
anh ta còn đập đầu "bốp bốp" xuống đất nữa. 


Trác Mộc Cường Ba thấy Đa Cát kiên quyết như vậy, đầu đập xuống nền đá mà phát ra tiếng 
như thế, nếu còn đập tiếp e sẽ chảy máu mất, đành miễn cưỡng nhận lấy, cầm lên quan sát, 
không ngờ lại là một viên hồng ngọc không chút tì vết, tròn như cái khuy áo. Trác Mộc Cường 


Trang 658/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba áp viên ngọc sát người, tỏ ý tôn kính, bấy giờ Đa Cát mới mừng rỡ đứng lên. Trương Lập, 
Nhạc Dương cầm viên hồng ngọc quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy long lanh trong suốt, đỏ như giọt 
máu, biết chắc chắn là đồ tết, song rốt cuộc là tốt thế nào thì hai người đều không nói ra được. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Viên ngọc này anh tìm được ở đâu vậy? ” 


Đa Cát đáp: "Thụ Kiếm địa ngục, lá câu như kiếm, gió thổi lá rụng, kiếm đâm khắp người, chạm 
tau tau gãu, chạm chân chân lìa, thân thể đầu mặt, không sao thoát nạn." 


Trác Mộc Cường Ba nghe chỉ hiểu lờ mờ, nhưng gã biết, Thụ Kiếm địa ngục mà Đa Cát nói 
chắc chắn là cơ quan, xem ra bên trong vẫn còn những nơi bọn gã chưa phát hiện ra, nghĩ đoạn 
liền nói: "Đưa chúng tôi tới đó xem xem." 


Đa Cát nói: "Xin tuân lệnh." Anh ta không xuống lối thoát nước, mà quay người lại đi ra chỗ cái 
hồ. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát hồ nước, nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi tượng Không 
Hành Mẫu được dời đi, mực nước trong hồ không ngờ lại chảm chậm rút xuống, để lộ ra những 
bậc thang. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Sao anh lại bị nhốt trong hồ nước này? " 


Đa Cát đã nhảy xuống dưới, nước lúc này đã rút đi gần hết, không ướt cả giày, anh ta do dự một 
lát rồi mới trả lời: "Chuyện này, có lẽ là tại tôi chưa hoàn thành chức trách của mình, hoặc có lẽ 
vì tôi đã làm trái lời răn của tổ tiên, một mình đi vào Cánh cửa Sinh mệnh, nên Thánh sứ đã 
phạt tôi tịnh thân tẩy trừ mọi lỗi lâm trong Át Ca trì cũng nên. Tôi vốn đã lấy được Trích Huyết 
hồng thạch chuẩn bị dâng lên cho Thánh sứ, nhưng họ lại bảo tôi đợi ở đây..." 


Trác Mộc Cường Ba nhảy xuống theo Đa Cát, thấy bốn vách đều ẩm ướt, nhưng trên nóc vẫn 
khô ráo, đoán rằng lúc trước ở đây cũng không có nước, đồng thời hỏi: "Thánh sứ mà anh nói, 
có phải người anh dẫn tới đây phải không? " 


Đa Cát Điệt Bất bước xuống cầu thang: "Vâng, Thánh sứ ngài ấy..." 


Trương Lập và Nhạc Dương trước sau nhảu xuống. Nhạc Dương phì phì nói: "Thánh với chẳng 
sứ cái gì, bọn chúng muốn giết anh đấy! Bọn chúng đến lúc nào? Đã lấy gì ở đây đi rồi? Giờ 
chúng ở đâu? " Anh đưa mắt liếc sang phía Trác Mộc Cường Ba một cái, hai người đều hiểu rõ 
trong lòng, đám người của Merkin vì sợ Đa Cát tiết lộ hướng đi của chúng, nên đã nảy ý muốn 
giết người diệt khẩu. 


Nước ngập không quá đầu gối, Đa Cát ở bậc thang phía dưới nói lên: "Tôi đợi trong Át Ca trì 
không biết bao nhiêu lâu nữa, Thánh sứ kia đã lấy đi bộ Tứ pháp trượng để khai mở Thiên thủ 
Phật, giờ chắc đã đến lãnh địa của Tượng Hùng vương rồi." 


"Tượng Hùng vương? " Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, 
cùng đồng thanh thốt lên: "Cổ Cách? " 


Đa Cát gật đầu: "Vị Thánh sứ đại nhân kia cũng nói y như vậy. Thực ra, như các vị trưởng lão 
nói, Cổ Cách vương vốn là người đến sau..." 


Trương Lập gật đầu: "Sao bọn chúng lại đi Cổ Cách? Phải chăng bọn chúng biết điều gì mà 
chúng ta chưa biết? " 


Trang 659/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đa Cát lại nói: "Vì người Công Bố chúng tôi đời đời bảo vệ ba nơi thánh địa - Cánh cửa Sinh 
mệnh, mở ra con đường tìm đến Hụ vọng; Đảo Huyền Không tự, tìm thấu Pháp môn chỉ lối vào; 
cuối cùng sẽ đến được miền cực lạc Hương Ba La, tất cả mọi phiền não sẽ tan biến, chúng sinh 
chuyên tâm tu hành, dễ được vãng sinh. Cổ Cách vương phát hiện ra Đảo Huyền Không tự của 
chúng tôi, ngỡ là thần tích, vì vậy đã dời đô đến đó, xây cung điện bên trên, cho là bí bảo." 


Nhạc Dương nghe mà như người đi giữa đám sương mù, hỏi: “Thế là ý gì? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có nghĩa là, ở Cổ Cách có một ngôi chùa gọi là Đảo Huyền Không 
tự, cũng là thánh địa giống như Cánh cửa Sinh mệnh này, nơi đó có Pháp môn dẫn đến Hương 
Ba La; Pháp môn, chính là chỉ..." 


"Bản đồi! " Trương Lập reo lên. 


"Vậy thì Hương Ba La chính là nơi có Bạc Ba La thần miếu rồi, lẽ nào nơi chúng ta vẫn tìm 
kiếm chính là Hương Ba La? Hương Ba La trong truyền thuyết? " Cả Nhạc Dương cũng kinh 
ngạc thốt lên. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Mau liên lạc với đại sư và thầu giáo, xem bọn họ có thể đến hội hợp 
với chúng ta không, bảo là có phát hiện lớn.” 


Nhạc Dương liền liên lạc với mẫu người nhóm của giáo sư Phương Tân. Đa Cát chỉ tấm vách 
ngăn trên đầu nói: "Bên trên cũng có vật nặng, nhưng cảm giác không nặng lắm, vừa nãy một 
mình Đa Cát cũng dịch chuyển được, chỉ thiếu chút nữa là mở ra rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba giơ tay đầy lên, biết bên ngoài có vật nặng đè xuống, liền gọi Trương Lập 
lại giúp. Ba người cùng vận sức đấu, lật nhào thứ ở bên trên, chỉ nghe tiếng lục cục không ngớt, 
cuối cùng tấm vách ngăn cũng được mở ra. Mấy người bước vào gian đại sảnh phía trên, ở đâu 
cũng có một pho tượng Phật, trông khá giống với tượng Bát Tí Kim Cương đang ngồi, tay trái 
cầm một thanh kiếm hai lưỡi, tay phải cảm một thứ giống như dây thừng, ba con mắt trợn lên, 
răng nhanh nhe ra, tướng mạo phẫn nộ, sau lưng là vắng Phật quang hình ngọn lửa, bên cạnh 
có hai đồng tử đang đứng, thứ chặn lên tấm vách ngăn là ba cái đôn bằng đá, giờ đã lăn lông lốc 
ra xa. Gian sảnh này có bốn cánh cửa mở, làm theo hình tượng của Phật, bên ngoài cửa lại có 
cửa nữa, không hiểu là bao nhiêu tầng lớp. 


Đa Cát quò xuống bái lạy: "Thánh sứ niệm thập tứ căn bản ấn, chân ngôn chú, tiến về vãng 
sinh, dẹp mọi tai chướng..." niệm dứt, liền quay đầu lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, băn khoăn 
không hiểu sao vị Thánh sứ này lại không quờ bái bản tôn 1. Thấy vẻ hoang mang trên mặt gã, 
anh ta bèn thầm nhủ không hiểu có phải vì bản tôn ở đây khác, nên Thánh sứ không nhận ra 
hay không, liền vội giải thích: "Đây là Bất Động bản tôn, Thánh sứ đại nhân. " 


Trác Mộc Cường Ba "ừm” một tiếng, thầm nhủ: "Mặc kệ bất động hay di động, tóm lại là binh 
pháp đã viết, địch bất động, ta bất động." 


Đa Cát thoáng lộ vẻ thương tâm, vị Bất Động bản tôn này chính là đại bản tôn được sùng bái 
nhất, Trung Ương Minh Vương trong Ngũ Phương Đại Minh Vương, vậy mà Thánh sứ đại nhân 
này dường như lại không biết đến vậy. Trương Lập thấy thế liền nói bằng tiếng phổ thông: "Vị 
thần này cũng ra hình ra dáng đấy, đẹp trai hơn mấy cái lúc nãy nhiều, nào, bái thì bái." 


Trác Mộc Cường Ba giờ mới có phản ứng, vội nói: "Ưm, đúng, bái thì bái." Nói rồi liền mô 


Trang 660/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phỏng theo tư thế của Đa Cát, quù bái Bất Động Minh Vương, Đa Cát thấy thể nở một nụ cười, 
vui vẻ tựa như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đa Cát, nơi anh 
định đưa chúng tôi đến còn xa nữa không? " 


Đa Cát đi trước nói: "Thỉnh xong Ngũ Đại Minh Vương, Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát là 
đến." 


Có người dẫn đường, tự nhiên là không cần phải vào từng gian Phật điện một. Bọn họ còn thấu 
mấy pho tượng khác nữa, có pho toàn thân xanh đen, tướng mạo giận dữ, sáu mặt sáu tay sáu 
chân, ngồi trên một con trâu, lưng đeo bao cung, roi, kiếm, tên, gậu, Đa Cát gọi là Uy Đức Tôn 
Giả; có pho màu xanh, đầu đội mũ ngọc, tóc dựng đứng như ngọn lửa, có ba mắt, tướng mạo 
giận dữ, răng nanh chìa ra ngoài, tay phải cảm một mũi kích ba lưỡi, cánh tay cong lại, tay trái 
cầm ba cái chùy, xung quanh mình có lửa cháy, ngồi trên hòn đá, Đa Cát gọi đấu là Giáng Tam 
Thế Tôn Giả; có tượng Phật cưỡi chim công, thân màu đỏ, bàn tay phải dựng lên, ngón trỏ gấp 
lại, ngón giữa giữ một chiếc phất trần trắng, tay trái lật ngửa đặt trên bụng, cảm đóa hoa sen đỏ, 
trên hoa sen có hạt châu màu xanh, Đa Cát gọi là Hồng Liên Hư Không Bồ Tát; còn có một 
tượng Phật trắng, đầu đội ba lớp mũ, sau gáy có khay bạch ngọc hình tròn, tay trái cầm móc 
câu, tay phải cầm hộp báu đậy nắp hoa năm cánh, Đa Cát gọi là Pháp Hư Không Bồ Tát. 


Các tượng Phật ở đây đều có ba mắt, hoặc một mặt, hoặc ba mặt sáu tay, hoặc bốn mặt tám 
tau, bốn mặt bốn tay, tướng mạo phẫn nộ, chân đạo thi thể yêu ma, phục quái sát nhân, ba 
người càng nhìn lại càng kinh ngạc, đồng thời cũng đều ý thức được những gì tôn giáo cổ xưa 
này sùng bái không phải là thứ họ có thể lý giải được. 


Bước đến gian điện cuối cùng, Đa Cát dừng lại, cánh cửa bên trái bức tượng Phật, cúi đầu không 
nói gì, dường như đang do dự. 


Đại điện cao lớn rộng rãi, ánh lửa bập bùng, bốn bề trống không, ngoài tiếng bước chân lạo xạo 
của bốn người ra, đều tĩnh mịch như tờ, chính giữa gian có một bức tượng giận dữ. Tượng Phật 
này màu thịt, đầu đội mũ có bảy con rắn, tau cầm kiếm như đang chực nuốt vào, thân kiếm có 
một con rắn cuộn tròn, phía trên con mắt thứ ba ở chính giữa có góc cạnh, sau lưng có quảng 
lửa, trên mình đeo bảy chiếc mặt quủ, ngực một chiếc, ngoài hai mặt quủ ở vai hóa thành hình 
đầu rắn le lưỡi, năm mặt quỷ còn lại đều vặn vẹo xoắn xuýt như sáp chảy, hình dạng quái đản 
ghê rợn. Trương Lập và Nhạc Dương nhủ thầm trong bụng: "Đây là thần Phật gì đây? Sao mà tà 
ác thế? " 


Đa Cát nói: "Phía trước chính là Kiếm Thụ địa ngục rồi, nơi này cực kỳ nguy hiểm, Đa Cát phải 
thập tử nhất sinh mới xông qua được đấy, nhưng thực sự là Đa Cát không biết phải làm thế nào 
mới đưa được Thánh sứ đại nhân qua đâu." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói: "Chuyện này không cần phải lo lắng. Qua đây là đến phải 
không? Vậy anh hãu kể lại tình hình lúc đó cho tôi xem, sau đó chúng tôi sẽ tự khắc có cách." 


Đa Cát nói: "Vừa bước vào là gặp ngay tên bay loạn xạ, tôi chỉ biết né tránh, nào có kịp nhìn rõ 
thứ gì đâu, dọc đường vừa lăn vừa chạy, bên trong có hình chiếc hồ lô, trên tường có rất nhiều 
mũi đỉnh nhô lên, còn có cả chữ nữa, chính giữa có đài hoa báu, trên đài có mõ, viên Trích 
Huyết hồng thạch này chính là lấy ở bên trong mõ ấy ra, lúc đi ra thì không có tên bắn nữa." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Nhạc Dương, rồi lại nhìn về phía bọn họ sắp 


Trang 661/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải đi qua. Đó là một gian sảnh hình chữ nhật, ở giữa là lối đi, hai bên đều là bệ để đỏ cúng 
cao hơn mặt đất chừng một mét, bên trên đáng lẽ phải có tượng Phật, chuông, bình bát, mõ 
gõ..., nhưng giờ cũng đều trống hoác cả, còn ở chính diện chỉ có một cánh cửa nhỏ cao ba mét, 
chỗ tường phía trên cánh cửa khắc một chữ Vạn, sàn nhà thì lát bằng đá phiến, trên mỗi viên 


đều khắc một ký hiệu. 


Trương Lập nói: "Chốt bẫy ở dưới sàn nhà, giãm lên là khởi động cơ quan. Những kú hiệu nàu 
đều là Phạn văn, chỉ tiếc là chúng ta không đọc được.” 


Nhạc Dương nói: "Ừm, hai bên tường có rất nhiều rãnh, chắc là tên bắn từ tường đá mía không 
trúng ai sẽ rơi ngược vào vách tường bên kia." 


Trương Lập lại ngẩng đầu nói: "Trần nhà cao thế này, chắc là không có thứ gì rơi từ bên trên 
xuống đâu nhỉ. " 


Nhạc Dương nói: "Gian phòng này nhiều lắm cũng chẳng hơn được hai chục mét, có cơ quan thì 
xông qua cũng được mà.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy được, chúng ta thử xem sao." Trác Mộc Cường Ba đứng phía 
trước tấm đá lát sàn, xem những chữ Phạn béo gây bất nhất, trông giống những con sâu vặn 
vẹo, tức thời cũng không biết nên giẫm vào viên nào, thứ đưa một chân lên trước dò, thấu 
không có gì khác biệt, mới giậm hắn xuống, sau đó bước đi như bình thường. Trương Lập, Nhạc 
Dương thì bước theo sau gã, cũng giẫm lên những viên đá gã đã giẫm. Đa Cát chẳng hiểu mô tê 
gì, cũng bị yêu cầu làm như vậu. 


Bốn người dò dẫm từng bước một, đến cánh cửa ở phía bên kia lối đi, chỉ thấy hình dạng những 
viên đá lát sàn trong căn phòng hình tròn này không theo một quy tắc nào cả, hoàn toàn khác 
với hình cành câu ở phía bên này, song từng viên vẫn đều có khắc Phạn văn. 


Trác Mộc Cường Ba bước qua cánh cửa chữ Vạn, thở phào nhẹ nhõm nói: "Không hiểu tại may 
mắn hay vì cơ quan đã mất tác dụng rồi nữa. " 


Trương Lập lên tiếng: "Ưm, cơ quan cần động lực, xem ra Đa Cát xông vào lần trước đã làm 
tiêu hao hết động lực của cơ quan này rồi." 


Vừa đi qua cánh cửa, Đa Cát đã cho là không còn nguụ hiểm gì nữa, liển nhảy ra giữa căn 
phòng hình tròn, chỉ vào cái mõ trên bệ cao: "Chính là ở chỗ này, tôi lấy Trích Huyết hồng 
thạch ở đây này." Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba muốn ngăn anh ta lại nhưng đã muộn, 
cũng may mà anh ta không hề có hành động gì bất thường. 


Trác Mộc Cường Ba giẫm giẫm chân, đá lát sàn bên dưới rất chắc chắn, gã lại bước thêm hai 
bước nữa, gắng sức men theo những nơi Đa Cát vừa nhảy qua mà tiến lên. Trương Lập và Nhạc 
Dương cũng thầm nghĩ đá lát sàn ở đây hình dáng như thế này, chắc chắn mười mươi là có vấn 
đề. Mọi người lên trên bệ cao, giờ mới nhìn rõ toàn cảnh gian phòng, quả nhiên là có hình chiếc 
hồ lô, chính giữa mái vòm có một lỗ nhỏ, bên trên lại xâu một hình cầu lên trên, phần đỉnh hình 
cầu bên trên nhỏ dần, không nhìn rõ là có lỗ hau không. Những chữ Đa Cát nói, chính là khắc 
trên tường của hình cầu nhỏ ở trên, ánh sáng mờ mịt, cộng với chữ viết trên đó quá nhỏ, khó 
mà nhìn cho rõ được. Trác Mộc Cường Ba lấy ống nhòm điện tử ra, Nhạc Dương giơ đèn pha 
lên, ngửa đầu quan sát, lắm bẩm nói: "Còn đỡ, là tiếng Tạng cổ." 


Trang 662/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nói: "Viết gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Quở... quở vu kim... ngưu, hồng... Đại hồng... liên diệu, Văn... 
Thù... Bồ Tát, cầm... cảm đồng thủy trước ngực... mở... mở ra Vô Lượng Minh? Đây là ý gì? Hai 
cậu xem thử xem.” 


Trương Lập đón lấy chiếc ống nhòm, lẩm bẩm nói: "Dịch theo chữ thì chắc là như vậy đấy, 
không sai đâu.” 


Nhạc Dương đưa đèn pha cho Trác Mộc Cường Ba, nói: "Để tôi xem nào." Anh chàng nhìn một 
lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nhìn ra được manh mối nào, các chữ thì đều đều biết hết, nhưng 
ghép lại thì lại không hiểu là ú gì. Đa Cát hoàn toàn không hay biết gì về thứ sản phẩm công 
nghệ hiện đại này, nghe nói dùng nó có thể nhìn thấy những nơi xa mà mắt thường không thấy 
được, liền lấy làm hứng thú. Nhạc Dương bèn chỉ cho anh ta cách sử dụng ống nhòm. Đa Cát 
mừng rõ như đứa trẻ được món đồ chơi mới vậu. 


Trác Mộc Cường Ba thở dài nói: "Chà, xem ra chúng ta không thể hiểu được ú nghĩa của những 
dòng này rồi, đành đợi nhóm của giáo sư Phương Tân đến coi sao vậy." 


Lời còn chưa dứt, đã nghe giọng giáo sư Phương Tân vang lên bên ngoài: MS? Đây là Phật gì 
vậy? Đại sư A La, đại sư lại đâu mà xem nàu." 


Trác Mộc Cường Ba kêu lên: "Thầy giáo, thầu giáo, chúng tôi ở trong đâu, mọi người vào đi, cần 
thận cơ quan dưới nền nhà, chúng tôi bước vào trên phiến đá thứ hai, thứ năm..." Mấy người 
trong nhóm của giáo sư Phương Tân liền theo lời đi qua gian sảnh mé bên, bước vào gian phòng 
hình tròn, Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo, thầy xem trên kia viết những gì? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đợi chút đã, để tôi chụp lại những chữ Phạn trên nền nhà nước. Vừa 
nãy vội quá, còn bao nhiêu thứ vẫn chưa kịp ghi lại. " 


Trương Lập lên tiếng nhắc nhở: "Cô Mẫn Mẫn, đừng giẫm lên đó vừa nãy chúng tôi chưa đi qua 
chỗ ấy đâu." 


Lạt ma Á La vừa vào đã hỏi ngay: "Đa Cát đâu, Đa Cát ở đâu? " 

Đa Cát đứng sau lưng Nhạc Dương lách người bước ra, nhìn lạt ma Á La hỏi: "Ông là? " 
Đường Mẫn nói: "Hả, anh ấy chính là Đa Cát? " 

Nhạc Dương nói: "Đa Cát, trả tôi cái ống nhòm...” 

Nhất thời mỗi người góp một câu, gian phòng nhỏ liền âm ï hét cả lên. 


Giáo sư Phương Tân cùng mấy người khác cũng lên bệ hình tròn. Trác Mộc Cường Ba lấy viên 
hồng ngọc của Đa Cát đưa cho ông xem, đồng thời chỉ lên không gian hình cầu phía trên, cho 
ông biết là có chữ. Đường Mẫn đón chiếc ống nhòm từ tay Nhạc Dương, bắt đầu quan sát. Lạt 
ma Á La thì vẫn không ngừng hỏi han Đa Cát vẻ các tượng Phật. 


Giáo sư Phương Tân quan sát viên ngọc giây lát, đoạn nói: "Thủ công tương đối tinh xảo, đây là 
hồng ngọc loại thượng hạng, khẳng định là có tác dụng rất quan trọng trong lễ tế của cổ nhân." 
Kế đó, ông lại điều chỉnh tiêu cự của ống kính máy quay, nhìn những chữ Tạng cổ phía trên, 


Trang 663/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đoạn lầm bẩm: "Tôi chỉ biết Văn Thù Bỏ Tát là một vị Bồ Tát tương đối quan trọng trong Phật 
giáo, còn những thứ khác chỉ e là chỉ có đại sư A La mới giải thích được. " 


Lạt ma Á La đang hỏi: "Vậu các tượng thần Phật ở đâu đều do tổ tiên của cậu tạc nên, hay đã có 
từ trước rồi, tổ tiên của cậu chỉ phụ trách bảo vệ nơi đây thôi? " thì giáo sư Phương Tân đã giơ 
màn hình máy tính ra, chỉ những chữ bên trên. 


Đa Cát nói: “Theo như các trưởng lão nói, thì chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ nơi này thôi. ˆ 
Lạt ma Á La gật gật đầu, sau đó ngoảnh sang nhìn màn hình: "m? Cái nàu, là ý gì đây? " 


Giáo sư Phương Tân ngấng đầu lên nhìn đỉnh vòm, sau đó lại nhìn cái mõ, bảo Đa Cát để viên 
hồng ngọc về vị trí ban đầu, quan sát một lượt, sau đó nói: "Tôi hiểu rồi, chắc là dựa trên nguyên 
lú chiết xạ của tia sáng đâu." Ông chỉ lên đỉnh đầu nói, "Miệng hồ lô này chính là nơi để lấu ánh 
sáng, thực ra tổ tiên người Tạng chúng ta đã nghiên cứu âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đạt tới 
trình độ tương đối cao, trong đó Vô Lượng Phật Bích chính là một ví dụ rất điển hình." 


Vô Lượng Phật Bích thì Trác Mộc Cường Ba đã nghe nói đến, chính là một vách đá lớn trơn 
nhẫn như gương, nghe nói mỗi khi có sấm chớp sẽ xuất hiện pháp thân của Phật tổ, khiến vô số 
tín đồ quỳ lạu cúng bái, cho là thánh tích. Nhưng Vô Lượng Phật Bích và viên hồng ngọc ở đâu 
có quan hệ gì chứ? Lại nghe lạt ma Á La nói tiếp: "Thực ra, nội dung khắc trên tường, chắc là 
một phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đây không phải quở quái theo nghĩa truyền 
thống, mà là một trong Nhị thập bát tú. Kim ngưu là thời gian, ú tức là vào thời gian "kim ngưu”, 
sao Quủ sẽ ở chính giữa phá trên Cánh cửa Sinh mệnh; Đại hồng liên diệu, rất rõ ràng chính là 
ánh sáng sẽ chiết xạ qua viên hồng ngọc này, Đại hồng liên đồng thời cũng chính là thánh vật ở 
nơi sâu thẳm nhất trong Bát Đại Băng Đông địa ngục, mấu thứ này đều không quan trọng. 
Ừm... Văn Thù Bồ Tát... phải rồi, mọi người nhìn xuống sàn nhà xem, có mấy nơi hình dáng 
không theo quy tắc, mà có hình lá sen." 


Mấu người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng chỉ của lạt ma Á La, quả nhiên, không chỉ 
một chỗ, dưới đất có tới mấy nơi được cố ú làm thành hình lá sen, đếm thì tổng cộng có tám lá 
sen, đều đặn vây quanh bệ tròn ở giữa. Lạt ma Á La nói: "Đây là Bát Diệp Lão Sư, lần lượt 
tượng trưng cho tám phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây 
Bắc, còn Văn Thù Bồ Tát thì ở phía Tây Nam..." 


Giáo sư Phương Tân chợt ngắt lời: "Đợi chút đã, Bát Diệp Lão Sư mà đại sư nói, là Mạn Đà La 
đúng không! ” 


Lạt ma Á La gật đâu: "Không sai." Giáo sư Phương Tân không lên tiếng hỏi nữa, chỉ thấp giọng 
lắm bẩm: "Mạn Đà La, Mạn Đà La, thì ra là Mật giáo, chẳng trách những tượng Phật kia đều có 
ba mắt, tướng mạo phẫn nộ, nhiều tượng còn không nhận ra được nữa." 


Lạt ma Á La lại nói tiếp: "Đồng và thủy là gì thì tạm thời chưa biết, còn Vô Lượng Minh là tên 
Phật ở Tây phương Tịnh thổ, cũng là Tây phương Cực lạc Thế giới mà người ta vẫn nói tới. 
Ghép tất cả lại với nhau, ý nghĩa đại khái chắc là, đến giờ im ngưu, sao Quỷ sẽ ở phía trên 
đỉnh, ánh sáng chiếu vào viên hồng ngọc này chiết xạ đến thánh vật gì đó ở phía Tây Nam, 
chiếu lên hình ảnh Thế giới Cực lạc. Còn nơi đặt viên ngọc nàu cũng không phải mõ miếc gì, 
mà chắc là trung tâm vũ trụ của Mật giáo, Tu Di sơn... Bát Diệp Liên Hoa Tu Di sơn.” 


Trang 664/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe lạt ma Á La giải thích xong, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn đưa 
mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác quái lạ, hình như trên thế giới này có rất 
nhiều thứ liên hệ với nhau một cách vô cùng chặt chẽ. Quá trình mà lạt ma Á La vừa nói, gần 
như giống hệt với quá trình họ trông thấy trong địa cung Ah Puch, chỉ là chiếc đầu lâu pha lê 
thay bằng viên hồng ngọc nhỏ hơn, có lẽ nào, thần tích mà chiếc đầu lâu pha lê ấy làm hiển 
hiện, cũng là truyền đến từ đất Tạng này? 


Giáo sư Phương Tân hỏi lạt ma Á La: "Chẳng lẽ nơi này là do Mật giáo xâu dựng? " 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Chưa chắc, thực ra trong cả quá trình từ trước khi Tán thổ đời thứ ba 
mươi hai chính thức cho du nhập Phật giáo, đến khi Tán thổ thứ bốn mươi hai diệt phật, sau đó 
Phật giáo tái hưng khởi, các tôn giáo ở Tây Tạng đều ở trong tình trạng ám đấu, có rất nhiều 
tôn giáo đã diệt vong, đồng thời cũng có rất nhiều giáo phái mới tách ra từ các giáo phái vốn có. 
Mạn Đà La mà chúng ta trông thâu ở đây dường như có liên quan tới Mật giáo. Mật giáo cũng là 
một nhánh của Phật giáo, nhưng bức tượng Không Hành Mẫu lúc nãy chúng ta thấy lại bắt 
nguồn từ các truyền thuyết cổ xưa của Tây Tạng, hình như là Cửu Nguyên Tằm Mẫu và Mao 
Yêu Nữ Vương thì phải. Hai bức tượng sau đó, theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ liên quan tới 
Bản giáo cổ xưa. Chắc là mọi người còn chưa biết, Bản giáo là tôn giáo nguyên thủ ở Tâu 
Tạng, song thực ra khi mới hình thành, ngoại trừ các giáo lsự cảu bản thân nó, giáo phái này 
còn hấp thu rất nhiều từ các tôn giáo cổ đại khác, chẳng hạn như Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Vụ 
giáo ở Ba Thục cổ, và các tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của những bộ lạc nguyên thủy xung 
quanh. Vì vậu, thứ chúng ta nhìn thấy đâu, rốt cuộc là một giáo phái thế nào, vì thời gian đã qua 
quá lâu rồi, nên rất khó đưa ra một kết luận chuẩn xác, có lẽ là một giáo phái đã dung hợp 
nhiều loại giáo lý khác nhau, hình thành trong thời Phật giáo và Bản giáo đang tranh chấp." 


Nói tới đâu, giọng lạt ma Á La khàn đi. Mọi người tưởng đó là vì ông nói một mạch dài quá, 
nhưng không ai để ú khóe mắt vị sư già đã thấp thoáng ánh lệ xúc động, trong lòng ông đang 
thảm gào hét: "Đức Ma Hê Thủ La chí cao vô thượng vạn năng, ngài có thể cho con biết, rốt 
cuộc Thánh giáo, Thánh giáo bị nhấn chìm trong dòng thời gian của chúng ta tên là gì? Tại sao 
cả một cái tên cũng không thể lưu lại? Tại sao! " 


Đa Cát giật chiếc ống nhòm trong tau Đường Mẫn, nhìn ngó ngắm nghía một lúc, rồi chỉ tay vào 
thứ gì đó hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương nhìn thử, liền cất tiếng hỏi lạt ma Á La: "Đại sư, ngài 
xem đó là cái gì, hình như chính giữa chỗ nhô lên trên tường kia hìa. " 


Lạt ma Á La ngước nhìn những chỗ gồ lên khắp tường. Mặc dù vừa vào gian phòng hình tròn 
này mọi người đều đã phát hiện ra, nhưng không ai để ú đến cả, cho tới khi Nhạc Dương nhắc, 
giơ ống nhòm lên xem thử mới kinh ngạc nhận thấy chính giữa chỗ gồ lên ấy là một ống đồng. 
Ông liền hỏi Đa Cát: "Nơi đây là chỗ sâu nhất trong cung điện dưới đất này phải không? Ở đâu 
anh đã đụng phải cơ quan lợi hại nhất, có phải không? " 


Thấy Đa Cát gật đầu hai lần liên tiếp, lạt ma Á La vội nói: "hông xong rồi, cơ quan ở đâu rất 
lợi hại, nhân lúc còn chưa khởi động, tất cả mọi người hãy lập tức rút đi, bằng không sẽ nguụ 
đến tính mạng đó. Những chỗ gồ lên kia sẽ phun nước ra, tuyệt đối không thể chạm vào thứ 
nước ấu." Ông sợ hãi nhìn những chỗ gồ lên chi chít khắp tường, lòng thảm nhủ: "Không ngờ lại 
là Ni Thích Bộ Đà, đây... đây là cơ quan chỉ có trong truyền thuyết thôi mài " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Kỳ quái thật, nhưng lúc vào đây chugns ta có giẫm phải cơ quan đâu 


Trang 665/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhỉ? " 


Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút ra. Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân trước 
sau lần lượt ra khỏi gian phòng hình tròn, đều không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Kế đó là Đa Cát 
cũng ra tới cửa. Đúng lúc đó, chợt nghe "cách" một tiếng, ống đồng hai bên cửa dường như có gì 
biến đổi, chỉ thấu hai vật trông như chiếc quản bút nhô lên phần mỏm của núm gồ, lạt ma Á La 
vội kêu lên: "Mau xông ra, không thể để nó phun nước! Bằng không thì không thoát được đâu." 
Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, lập tức nghĩ đến Đường Mẫn vẫn còn ở sau lưng mình! 


Nhưng ống đồng đã bắt đầu phun nước, Đa Cát sững người, Trác Mộc Cường Ba ở sau lưng liền 
đấu mạnh một cái, hất anh ta khỏi phòng, hai tay vươn lên nắm lấy ống đồng trên cửa, ngón cái 
bịt chặt miệng ống. Lạt ma Á La kinh hãi thốt lên: "Cường Ba thiếu gia, cậu...” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chẳng phải là không thể để nó phun nước sao, đi maul " 


Đường Mẫn thảng thốt kêu lên: "Anh, Cường Ba..." Trác Mộc Cường Ba cao giọng quát: "Đi, đi 
nhanh lên! " Đường Mẫn và lạt ma Á La vội luồn qua dưới nách Trác Mộc Cường Ba, nhưng vẫn 
còn trong phạm vi phun nước, Trác Mộc Cường Ba nói: "Đuổi theo bọn họi Anh theo saul " Lạt 
ma Á La ánh mắt đâu vẻ sợ hãi liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, thảm nhủ: "Cường Ba 
thiếu gia hoàn toàn không hiểu gì về Bản giáo cổ đại, thứ... nàu làm sao có thể dùng tay bịt lại 
chứ..." 


Lúc này, gian sảnh phía ngoài cũng chọt có tiếng động lạ, Trương Lập hoảng hốt cúi đầu, liền bị 
một thứ gì không rõ lướt sát qua đầu, làm rơi cả một nắm tóc. Chỉ nghe Nhạc Dương ở sau kêu 
lên: "Hả, cái gì thế? " Giáo sư Phương Tân quát lên: "Cúi đầu xuống! " Trương Lập nói: "Chúng 
ta vẫn đi theo đường cũ cơ mà, có chạm phải gì đâu? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không lo được nhiều chuyện thế nữa đâu, cứ xông qua rồi hãy tính." 
Trương Lập tránh một vật thể bay vù qua từ bên trái, kinh hãi kêu lên: "Ghê thật." Nhạc Dương 
kêu lên: "Cần thận sau lưng." Lời vừa dứt, Trương Lập liền "ôi cha" lên một tiếng, phần vai đã 
trúng thương. Anh ta nhịn đau rút thứ ám khí cắm vào vai ra, không ngờ lại là một chữ Vạn bằng 
kim loại mỏng dđệẹt, to như bàn tay, bốn cạnh đều có lưỡi dao, lúc xoay tròn trên không thì như 
chiếc boomerang, có thể tự bau ngược trở lại. 


Sáu người cuống cuồng xông ra khỏi gian sảnh. Trương Lập bị thương nhẹ ở vai. Những người 
khác đa phần bị quẹt phải mặt hoặc tau. Cả lạt ma Á La cũng không tránh được. Đa Cát vóc 
người nhỏ bé thành ra lại không bị thương. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy cả gian sảnh bên 
đó giờ toàn là các chữ Vạn bay qua bay lại vù vù, nhất thời mọi người đều kinh hãi không thốt 
nên lời. Đường Mẫn giờ mới hỏi: "Anh Cường Ba đâu? " 


Mọi người đều giật mình hoảng hốt, chỉ có lạt ma Á La và Đa Cát là biết Trác Mộc Cường Ba ở 
lại bên trong bít hai cái ống đã bắt đầu phun nước, sau đó mọi người đều cuống lên tránh né chữ 
Vạn bay, thành ra không ai để ý Trác Mộc Cường Ba đã không chạy theo. Đa Cát đột nhiên chỉ 
tay nói: "Nhìn kìa, Thánh sứ đại nhân ở đó! Chính là ở đó! ” 


Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba ngã nhào bên cửa. Trong căn phòng mù mù một màn sương 
nước, không ngừng rơi xuống người gã. Thì ra đúng lúc mọi người xông ra khỏi phòng, Trác 
Mộc Cường Ba cũng chuẩn bị buông tay lao theo, đột nhiên thấy trên đầu mát rượi, gã liền biết 
ngay những núm gỗ khác cũng bắt đầu phun nước. Cảm giác man mát qua đi, đỉnh đầu gã đột 


Trang 666/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiên ngứa ran lên, vậy còn chưa hết, kế đó cơn ngứa lan đi khắp toàn thân, rồi thêm đau đớn 
không sao chịu nổi, nhưng cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt chút nào, ngứa ran từ ngoài vào 
đến tận trong, tựa hồ như có vô số con kiến nhỏ li tỉ đang bò vào xương tủy. Toàn thân gã run 
lên bần bật, hai bàn tay đang ấn lên ống phun tự nhiên lỏng ra, cánh tay thõng xuống. Mọi ống 
phun đều đã phun nước, từng đợt sương mù lan khắp gian phòng, bao bọc hết xung quanh Trác 
Mộc Cường Ba. Gã đau đớn lăn lộn dưới đất kêu lên hai tiếng, song âm thanh đó đã bị những 
chữ Vạn bay vù vù bên ngoài nhấn chìm đi mất. 


Lạt ma Á La nhìn những chữ Vạn bắn qua bắn lại vù vù liên tiếp, nhìn bức tượng đeo bảy chiếc 
mặt nạ quở, bộ dạng như đang nuốt kiếm ở chính giữa đại điện, rồi đưa mắt nhìn những người 
còn lại, chỉ thấu Đường Mẫn mấy lần định xông trở vào nhưng đều bị Trương Lập, Nhạc Dương 
giữ rịt, giáo sư Phương Tân ủ rũ nhíu chặt hai hàng lông mày, còn Đa Cát thì đang định nhao 
vào kéo Trác Mộc Cường Ba ra. Lạt ma Á La vội kéo anh ta lại, nói: "Không thể trở vào, giờ 
không thể chạm vào người cậu ấy được đâu. Chúng ta phải dùng dây thừng kéo ra vậy." Nói 
đoạn, ông vung tay lên, sợi dây thừng liền móc đúng vào ba lô của Trác Mộc Cường Ba, kéo gã 
qua lối đi chính giữa gian sảnh mé bên. Lúc qua khu vực có chữ Vạn bay đi bay lại, ba lô bị cắm 
chi chít như lông nhím, Trác Mộc Cường Ba may không bị dính vết thương nào. 


Nhưng thân thể Trác Mộc Cường Ba đã dân có biến đổi. Đường Mẫn giơ tay bụm miệng, như 
muốn thất thanh khóc òa ngay lên vậy. Giáo sư Phương Tân và Trương Lập đều thoáng lạnh 
người. Trương Lập nói: "Sao lại như vậu chứ? ” Khắp người Trác Mộc Cường Ba, cứ hễ chỗ nào 
bị thứ nước kia dính vào đều đã biến thành màu xanh lục cả. Hơn nữa, trên bề mặt da màu xanh 
lục ấu chỉ thoáng sau đã nổi lên những vết lở loét lớn nhỏ, y như các vết rộp bỏng. 


Cơ quan của Mật giáo 


Lạt ma Á La không cho mọi người lại gần, đồng thời chỉ vào bức tượng đeo mặt quỷ nuốt kiếm 
hỏi Đa Cát: "Vị thần này, vừa nãy có phải cậu gọi là Cụ Lợi Ca La Bất Động Tôn, đúng vậu 
không? " Đa Cát gật gật đầu nói: "Kiếm có hắc long quấn quanh là bản tôn, Cụ Lợi Ca La đại 
long, nuốt thanh kiếm sắc." 


Lạt ma Á La nói: "Không, không phải, đây là Đức Xoa Ca Long Vương, nhìn đâu độc đấu. 
Trong Tạng giáo cổ đại và trong cả dân gian, là hóa thân của Ôn thần. Nhanh lên, tìm nơi nào 
có nước, vừa nãy không phải chúng ta có đi qua một hồ nước sao, khiêng cậu ấy đến đó, không 
được chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu ấy đấu." 


Bốn người Trương Lập, Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La đeo găng tau, bỏ ba lô 
xuống, rồi chia nhau nắm chân tay Trác Mộc Cường Ba, chạy như bay về phía có hồ nước. 
Đường Mẫn và Đa Cát theo phía sau. Lúc nàu ở gian phòng Đa Cát bị nhốt nước đã rút gần hết 
để lộ ra mép hồ. Lạt ma Á La bước lại gần hồ nước, nói: "Cởi hết quần áo trên người cậu ấy ra, 
không được để lại thứ nào cả." 


Đằng nào Đường Mẫn cũng không phải người ngoài, mấy người liền nhanh nhẹn lột sạch quần 
áo trên người Trác Mộc Cường Ba. Lạt ma Á La chỉ đạo: "Ném xuống hồ nước, trước tiên bịt 
mũi miệng ngâm cả đầu cậu ấy xuống, làm mấy lần vào. Sau đó một người nâng đầu cậu ấy lên, 
đừng để ngập, cứ ngâm trong nước như thế đi." Thân thể Trác Mộc Cường Ba vừa chìm xuống 
hồ, trên mặt nước liền nổi lên một tầng váng máu xanh lục, càng lúc càng lan rộng, trở nên dàu 
đặc, nhưng chỉ thoáng sau đã rã ra, rồi trôi theo dòng nước, không biết là chảy đi đâu. 


Trang 667/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nhấc đầu Trác Mộc Cường Ba lên nói: "Đây... đây là cái gì vậy? " 


Lạt ma Á La giải thích: "Nói theo quan điểm hiện đại, đây có lẽ là một loại vi sinh vật thuộc họ 
nấm hoặc tảo, bột phấn phơi khô của chúng gây dị ứng rất mạnh cho da người, hơn nữa hình 
thức bào tử đặc biệt này khiến chúng luôn ở trạng thái ngủ, gặp nước mới tỉnh lại, nhưng chu kỳ 
sống rất ngắn, chỉ cần có đủ nước, bọn chúng sẽ chết rất nhanh. Tác động của cái thứ màu xanh 
này rất ghê gớm, trong nửa tiếng đồng hồ mà không có phương pháp trị liệu hiệu quả, sẽ khiến 
nạn nhân toàn thân lở loét mà chết. Cường Ba thiếu gia cũng coi như là mạng lớn..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Loại cơ quan phun nước này hình như trước nay chúng ta chưa từng 
thấy bao giờ thì phải." 


Lạt ma Á La gật đầu: "Ừm, thứ cơ quan này có lẽ là bắt nguồn từ Bản giáo." Nói tới đâu, ánh 
mắt lạt ma Ä La quét qua từng người một, một lần nữa hỏi lại câu chính ông từng hỏi Lữ Cánh 
Nam: "Mọi người hiểu được bao nhiêu về Bản giáo cổ ở khu vực Tây Tạng này? " 


Vấn đẻ này... quả thực không ai trả lời được. Bị ánh mắt lạnh lẽo của lạt ma Á La quét qua, 
người nào người nấy đều không khỏi run lên. 


Lạt ma Á La chậm rãi nói tiếp: "Bản giáo cổ đại là một trong những tôn giáo của loài người sản 
sinh ra từ tín ngưỡng sùng bái tự nhiên nguyên thủy, sớm hơn rất nhiều sơ với các giáo phái nổi 
tiếng như Phật giáo, Đạo giáo, Cơ Đốc giáo..., tôn sùng tự nhiên, tôn sùng tất cả các lực lượng 
không thể kháng cự mà bấy giờ con người còn chưa hiểu biết, mưa gió sấm chớp, chim thú hoa 
lá, câu cỏ đất đá, không thứ nào không phải là đối tượng tôn sùng. Bản giáo cũng như rất nhiều 
tôn giáo nguyên thủy khác, cũng có thầu mo cầu phúc, dùng người sống tế trời; đối với tất cả 
các sự vật chưa biết, cổ nhân đều phải dùng thân thể mình để cảm nhận; tất cả các loại động 
thực vật, loại nào ăn được, loại nào không ăn được đều phải dùng miệng nếm thử; tất cả các 
hiện tượng kỳ lạ, chẳng hạn như lửa cháu, nước chảy, gió thổi, sét đánh, đều phải dùng thân thể 
tiếp xúc; thực vật sinh trưởng, chim chóc bay lượn, cá bơi dưới nước, cổ nhân đều tìm cách mô 
phỏng, đây là giai đoạn tất yếu mà tất cả mọi nền văn minh đều phải trải qua. Chính trong 
những thử nghiệm, thí nghiệm không ngừng lặp đi lặp lại ấu, trải qua tích tụ lịch sử, Bản giáo cổ 
đại đã hình thành cho mình một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh riêng biệt để chống lại kẻ địch 
bên ngoài. Đó là họ đã phát minh ra... Cổ độc (Sâu độc)! " 


"Cổ độc! " Vừa nghe thấy từ nàu, ngoại trừ Đa Cát, tất cả mọi người đều giật mình đánh thót. Từ 
ngữ này vốn đã toát lên vẻ âm hiểm vô cùng, thoạt nghe là người ta đã liên tưởng đến những 
thứ đáng sợ quái đản, kiểu như Ngũ Độc giáo hay đập hình nhân vậu. 


Lạt ma Á La nói tiếp: "Đất Tạng thuở xưa, đặc biệt là vùng phía Đông Lâm Chi, nhất là khu vực 
Mặc Thoát này, môi trường cực kỳ khắc nghiệt, có rất nhiều loại sâu kiến, nhiều nơi còn có 
chướng khí, xuất hiện độc trùng, gây ra bệnh dịch cho con người, lại không biết phải đề phòng 
thế nào... Chính những điều này đã tạo ra hoàn cảnh rất thuận lợi cho Cổ độc được sản sinh và 
phát triển. Sau đó, trong khi giao chiến với Phật giáo, Bản giáo cổ đại dân dịch chuyển, về sau 
thứ Cổ độc này mới truyền vào vùng Vân Nam, Quý Châu và phát triển rực rỡ ở đó. Trong tiếng 
Tạng nó vốn không gọi là Cổ độc, đâu là tên do người Hán sau này đặt ra. Thực ra Cổ và Độc là 
hai ú tách rời nhau, vốn cùng thuộc về phạm trù độc. Cổ là dùng các loại sâu kiến cho đánh 
nhau để chế độc, còn độc là dùng cây, cỏ, thuốc, đất đá chế độc. Chữ Cổ gồm chữ `trùng' và 
chữ `vạï, ý là chỉ việc dùng vại nuôi trùng, sau đó đặt trùng vào bụng cho ăn gan ruột nạn nhân 


Trang 668/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gọi là `cổ'. Chữ độc chiết tự ra gồm chữ `thanh' và chữ `mẫu, chỉ việc lấy cỏ câu đất đá trị bệnh, 
về sau chữ `trỷ trong trị liệu bệnh tật biến thành chữ `trí (đến) trong `đạo trí (dẫn đến), thành ra 
nghĩa là `dùng cỏ cây đất đá gây bệnh'. Đây chính là ý nghĩa ban đầu của cổ độc. Về sau thì 
phạm vi của cổ độc trở nên rộng hơn, phàm hễ nuôi sâu nuôi trùng lấy độc, không nhất thiết 
phải cho lũ sâu trùng ấy vào bụng người khác mới gọi là cổ, còn bất kể là trùng độc hay độc chất 
từ thực vật, chỉ cần là loại thuốc khiến thân thể người khó chịu, thì đều gọi là độc hết. Thứ mà 
lần nàu Cường Ba thiếu gia trúng phải, cũng có thể nói là một loại cổ độc." 


Trương Lập như sực hiểu ra, nói: "Tôi hiểu rồi, cái lối đi hẹp ở ngoài kia có nhiều xác chết như 
vậy, khẳng định là bị trúng độc mà chết rồi, vì vậu mới không có vết thương, hơn nữa lại còn 
chết nhiều như thế, chẳng trách kẻ hơn trăm năm trước đã không thể vượt qua đó được." 


Đường Mẫn lo lắng nói: "Vậu, vậy có cách gì giải độc không? " 


Lạt ma Á La nói: "Cổ độc vô cùng quái lạ, cách gieo độc lại nhiều không kể xiết, không thể biết 
cách giải toàn bộ các loại độc được. Loại Ni Thích Bộ Đà này, vốn bắt nguồn từ danh tự nơi địa 
ngục, cũng may ta từng đọc thấy trong các thư tịch cổ. Nếu như phương pháp không đúng, hậu 
quả thật không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, hơi thở rất bình ổn, các vết lở loét trên 
người cũng bắt đầu bớt đi, giờ chắc là đã ổn định rồi, một lát nữa Cường Ba thiếu gia sẽ tỉnh lại 
thôi, nhưng ít nhất phải ngâm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Theo những gì chép trong sách cổ, 
chỉ cần rửa sạch chất độc bám trên người, nửa tiếng sau sẽ hồi phục bình thường. Giờ tôi quau 
lại chỗ Đức Xoa Ca Long Vương xem một chút. Đúng rồi, sau khi Cường Ba thiếu gia tỉnh lại, 
hãy ngâm quần áo đồ đạc của cậu ấu xuống nước một lúc, để phòng hậu họa." 


Nhạc Dương nói: "Gì cơ, đại sư còn muốn quay lại đó nữa ư? ” 


Lạt ma Á La gật đầu: "Ừm, ta phải quay lại xem một chút. Mặc dù chúng ta đã thoát thân, 
nhưng không ai biết cơ quan khởi động như thế nào cả, nếu lần sau mà gặp phải cơ quan tương 
tự như vậy, chẳng phải là cả cơ hội giữ mạng cũng không có hay sao. Đa Cát đi cùng với ta." 


Đa Cát nhìn Thánh sứ đại nhân, rồi lại ngước nhìn lạt ma Á La, cuối cùng cũng hoang mang 
theo ông rời khỏi. Nhìn vị đại sư hiểu biết về tín ngưỡng của mình còn sâu rộng hơn chính mình, 
trong lòng Đa Cát chợt dâng lên một thứ cảm giác kính sợ như đối với các bậc trưởng lão trong 
thôn. 


Sau khi lạt ma Á La rời khỏi, Trương Lập liền y lời đi dọn lại đống quần áo vứt vung vãi của Trác 
Mộc Cường Ba, lấy mấy thứ quan trọng ra dồn vào một chỗ, chuẩn bị đợi gã tỉnh lại sẽ ngâm 
xuống nước. 


Đường Mẫn thấu Nhạc Dương đỡ Trác Mộc Cường Ba vất vả, liền đeo găng tau vào xuống nước 
đòi thay ca. Nhạc Dương không nỡ từ chối, đành nhường lại cho cô. Nhìn người yêu yên bình 
nằm trong vòng tay mình tựa như đứa trẻ sơ sinh, Đường Mẫn chợt thấy dâng lên một cảm giác 
kù lạ, cô hân hoan thảm nhủ: "Cuối cùng, em cũng có thể làm chút gì đó cho anh rồi, anh 
Cường Ba, anh phải bình an vô sự tỉnh lại đấu nhé, nếu anh gặp phải chuyện gì, em làm sao..." 


Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba gặp đại nạn không chết trong hồ nước, không 
khỏi thở dài một tiếng. Để cô bé Đường Mẫn và Trác Mộc Cường Ba ở riêng với nhau, ông bèn 
quay ra sắp xếp lại đồ đạc cho gã. Nhạc Dương cũng tới giúp một ta. 


Trang 669/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc Trương Lập sắp dọn quần áo cho Trác Mộc Cường Ba, phát hiện ra trong áo có một cái túi 
ngầm, liền lấy các thứ bên trong ra. Ba người sáu con mắt vừa nhìn đã trợn tròn hết cả lên, 
Nhạc Dương không nhịn nổi ngoảnh đầu lại liếc Đường Mẫn một cái, chỉ thấu Đường Mẫn vẫn 
đang tha thiết nhìn Trác Mộc Cường Ba, như không còn biết mình đang ở nơi nào. Trong túi 
ngầm có bốn món vật nhỏ, thứ đầu tiên là một thanh kiếm chữ thập bằng đồng mạ vàng, to cỡ 
bàn tay. Đó là tín vật gia truyền Đức Nhân lão gia đưa cho Trác Mộc Cường Ba lúc gã mới tham 
gia nhóm huấn luyện đặc biệt. Ngoại trừ giáo sư Phương Tân, những người khác đều chưa thấy 
bao giờ. Món thứ hai là một viên đá hình ovan dài có hoa văn đen trắng. Giáo sư Phương Tân 
nhận ra thứ này gọi là Thiên châu, tín vật có giá trị cao vô thượng trong lòng người dân tộc 
Tạng, mức độ trân quú được xác định dựa vào số lượng hoa văn giống như con mắt của nó, nếu 
có chín mắt thì gọi là Cữu Nhãn thạch, đã là tương đối quý giá rồi, thế mà cái Thiên châu này lại 
khắc tới mười tám con mắt, chính giữa còn có hình một chiếc bảo bình. Chỉ cần liếc qua số 
lượng mắt giáo sư Phương Tân cũng biết ngay đây tuyệt đối không phải Thiên châu bình thường, 
nhưng là loại gì thì ông cũng không biết. Đây có lẽ là một trong những bí mật ít ỏi của Trác Mộc 
Cường Ba cũng nên. Vật thứ ba là chiếc sáo xương mà ba anh em sói xám ở Khả Khả Tây Lụ 
tặng Trác Mộc Cường Ba. Trương Lập cũng không ngờ Cường Ba thiếu gia lại coi trọng tình bạn 
với ba anh em nhà sói xám đó đến thế. 


Nhưng thứ khiến mọi người tròn mắt chính là món cuối cùng, và cũng chính là cái cớ để Nhạc 
Dương phải ngoảnh đầu lại nhìn Đường Mẫn. Đó là một tấm ảnh nhỏ bằng lóng tay, đã hơi ngả 
vàng, chụp một cô bé xinh xắn như thiên sứ đang nhoẻn miệng mỉm cười ngây thơ, đôi lông 
mày, đôi mắt ấy, rõ ràng chính là một cô Đường Mẫn nhỏ. Trương Lập len lén đưa mắt nhìn 
Đường Mẫn, hạ giọng thì thầm: "Thật không ngờ Cường Ba thiếu gia yêu Mẫn Mẫn đến tận 
xương tủy rồi, cả ảnh hồi nhỏ của người ta cũng giấu áp vào ngực. Chà, xem ra Thạch Quan 
Âm nương nương 2 của chúng ta..." 


Nhạc Dương cũng thì thào đáp lại: Không phải chỉ đơn giản là ăn vào xương tủy thôi đâu, tôi 
thấy là yêu đến mức tấu hỏa nhập ma rồi đấy. Người lớn sống sờ sờ ra trước mắt, tại sao lại phải 
giữ một tấm ảnh hồi nhỏ của người ta làm gì chứ? " 


Giáo sư Phương Tân đột nhiên thấp giọng nói: "Không, không phải, đây không phải là ảnh của 
Mẫn Mẫn." Trương Lập và Nhạc Dương đều 'í" một tiếng. Giáo sư Phương Tân giải thích: "Nhìn 
công nghệ cắt riểm hoa này mà xem, còn cả mức độ cũ kỹ của bức ảnh này nữa, hai cậu xem, 
bức ảnh này ít nhất cũng phải chụp từ hai mươi năm trước, lúc ấu Mẫn Mẫn còn chưa ra đời cơ 
đỗ. 


Trương Lập kinh ngạc kêu lên khe khẽ: “Chà, vậy là ai nhỉ? ” 


Tâm tình giáo sư Phương Tân trong thoáng chốc như trĩu xuống, ông thì thào nói: "Tôi biết rồi, 
đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong lòng Cường Ba đó. Sự việc này, e cũng là nỗi đau lớn nhất 
của gia đình họ, xưa nay chưa từng được nói ra với người ngoài bao giờ, tôi cũng chỉ biết được 
loáng thoáng qua những câu chuyện thường ngày thôi. Cường Ba... cậu ấu vốn còn một em gái 
nhỏ hơn mình mười mấy tuổi..." 


Giáo sư Phương Tân khẽ thở dài. Trương Lập và Nhạc Dương ghé sát đầu lại, chỉ nghe giọng 
giáo sư Phương Tân vo ve như tiếng muỗi kêu: "Khi em gái cậu ấy còn rất nhỏ, Cường Ba dẫn 
em gái ra ngoài chơi, không ngờ để người ta bắt cóc mất. Mở mắt trân trân nhìn em gái mình bị 
người ta cướp đi ngay bên cạnh, vết thương lòng ấy chỉ sợ cả đời này cũng khó mà liền được." 


Trang 670/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lí nhí nói: "Sao lại thế chứ? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Hình như vì bộ Ninh Mã cổ kinh của gia tộc họ. Đức Nhân lão gia 
cũng thật kiên quyết, ngày thứ hai sau khi nhận được yêu cầu của bọn bắt cóc đã tuyên bố rằng 
sẽ hiến tặng bộ kinh cho nhà nước. Hình như kể từ hôm đó trở đi, hai cha con họ mười mấu 


+». 1 


năm trời không nói với nhau một câu nào thì phải. 
Trương Lập thở dài nói: "Người vốn không có tội, chỉ có tội mang của báu trong mình, hà..." 


Giáo sư Phương Tân như sực tỉnh ra, nói: "Lạ thật, tại sao tôi lại nói những chuyện này với hai 
cậu nhỉ? Nhớ kỹ đấy, chuyện này Cường Ba không muốn nhắc lại, các cậu không được nói với 
bất cứ ai, đến đây là chấm dứt, coi như chưa từng nghe thấy, OK? " 


Trương Lập, Nhạc Dương vội vàng cam đoan, một người nói "hiểu rồi, hiểu rồi", một người nói 
"đã hiểu, đã hiểu". Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Đường Mẫn và Trác Mộc Cường Ba, thầm 
nhủ: "Thì ra là thế, vậy thì không khó lú giải tình yêu của Cường Ba thiếu gia với cô Mẫn Mẫn 
nữa rồi, không ngờ trong ấy lại bao hàm ba tầng tình ái, vì cách biệt tuổi tác, nên có tình yêu 
giữa cha và con gái, vì hấp dẫn lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm lứa đôi, đồng thời lại vì ký ức đau 
thương, lại còn thêm tình yêu của anh trai dành cho em gái nữa. Trời đất, chẳng trách Cường 
Ba thiếu gia lại yêu cô Mẫn Mẫn đến hồ đồ, lung tung xà bần lên như vậy. " 


Đường Mẫn đột nhiên reo lên: "Tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi! " 
Mấy người vội chạy tới bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Gã mở mắt ra nói: "Tôi, tôi vẫn sống à? " 


Cùng lúc đó, lạt ma Á La dẫn theo Đa Cát trở lại gian đại điện có bức tượng Đức Xoa Ca Long 
Vương. Bức tượng nộ tướng uy nghi sừng sững đó khiến gian đại điện trống không trông hơi 
lạnh lẽo. Đến trước cánh cửa sang gian sảnh ở mé bên, chỉ thấu các chữ Vạn bay mù trời khi 
nãy đã cắm trở lại vách tường, một vài chiếc do bắn trúng người nên đổi quỹ đạo, rơi tản mát 
trên hai bên bệ cao trong sảnh. Lạt ma Á La quan sát những tấm đá lát sàn viết chữ Phạn, và cả 
hai bức tường hai bên, ngẫm nghĩ liệu có phải giẫm lên sàn sẽ làm cơ quan phát động? Nhưng 
Đa Cát rõ ràng đã cùng mọi người chạy ra một lượt, thứ tự bước chân cũng không có gì sai cơ 
mà? Xung quanh không có xác chết nào, nghĩa là gian sảnh điện này từ lúc bị bịt kín đến giờ 
chưa từng có người lai vãng, chỉ tiết nàu cũng gợi lên một nghi vấn không nhỏ, loại trừ đi tiền lệ 
có thể tham khảo. Lạt ma Á La lại hỏi Đa Cát lần nữa: "Lân đầu tiên cậu đến đâu, vừa bước qua 
cánh cửa này lập tức đã có rất nhiều chữ Vạn từ trong bay ra phải không? Sau đó khi vào đến 
căn phòng bên trong, cơ quan lại tự động ngắt đi, lúc đi ra cũng không phát động nữa? " Đa Cát 
nghe xong gật đầu lia lịa. 


Lạt ma Á La lại nói: "Lần thứ hai vào đâu, cơ quan cũng không hề khởi động, lúc ra mới có, rốt 
cuộc là chuyện gì đâu nhỉ? Lần thứ hai cũng là do cậu dẫn đường đi đúng không? " 


Đa Cát lắc đầu nói: "Không, là Thánh sứ đại nhân đi trước dẫn đường. " 
Lạt ma Á La chau mày lên nói: "Sao lại thế được? Ừm, thử lại lần nữa xem sao." 


"AI " Đa Cát nuốt nước bọt, làm vẻ khó khăn ngước nhìn lạt ma Á La. Ông liền nói: "Không cần 
lo lắng, ta đi thử trước xem sao." 


Lạt ma Á La giẫm lên sàn nhà, quả nhiên, mấy bước đầu tiên đều hoàn toàn bình thường. Đúng 


Trang 671/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lúc lạt ma Á La cho rằng mình có thể an toàn đi qua gian sảnh mé bên nàu, thì đến giữa sảnh 
đột nhiên phiến đá dưới chân thụt xuống. Lạt ma Á La tùu cơ ứng biến, tau phải ấn lên bệ cao 
bên phải, lúc này các tấm đá lát sàn đã tách hết cả ra, toàn bộ lối đi biến thành một cái hào sâu 
mười mét, dài hai chục mét, dưới tua tủa chông nhọn cắm đầu xác chết. Lạt ma Á La đang ở 
giữa gian sảnh, cách hai cánh cửa trước sau đều mười mét, mà lối đi rộng ít nhất cũng khoảng 
hai tới ba mét, hai tau choãi thẳng cũng không thể giữ thân thể kẹt lại phía trên, nếu không phải 
ông đã nhanh tay ấn lên bệ cao, e là một chút cơ hội sống sót cũng không có nữa. 


Lạt ma Á La còn chưa hết kinh hãi, đã nghe "cạch cạch" mấy tiếng, biết ngay là không xong, lại 
thêm một cơ quan nữa đã khởi động, đồng thời ngón tay cũng cảm thấy có chấn động nhè nhẹ, 
vội vận sức ấn mạnh xuống, bật cả người lên cao, thân thể lơ lửng giữa không trung. Bàn tay vừa 
rời khỏi mép bệ đá, đã thấu bụi đất cuốn lên, hai bên mép bệ cao đâm thắng lên một hàng đinh 
nhỏ, nếu tau vẫn còn bám trên mép bệ, lúc này e là đã bị thương rồi. Thế nhưng đó mới chỉ là 
bắt đầu, đột nhiên hai bên bệ đá dịch chuyển, để lộ ra một hàng lỗ nhỏ, kế đó là vô số lưỡi giáo 
mang theo xích sắt bắn qua bắn lại vù vù. Cũng may là lực tau của lạt ma Á La mạnh, thân hình 
vọt lên khá cao, bằng không đã bị bắn treo lơ lửng rồi. 


Vậy còn chưa hết, những chữ Vạn trên vách tường cũng bắt đầu bắn vọt ra, đất bụi bên trên lả 
tả rơi xuống, miếng ghép trần bằng đá mở ra, để lộ vô số ống đồng nhỏ như quản bút. Lạt ma Á 
La thầm kinh hãi, đây không phải chính là ống phun sương hay sao? Hào sâu bên dưới lại vang 
lên một tiếng "cạch", tất cả đầu chông đều thụt xuống một chút, lạt ma Á La lập tức hồn phi 
phách tán. Tiếng động ấy có nghĩa là tất cả những mũi chông bên dưới sắp bắn vọt lên, lúc nàu 
ông dang ở giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực, cho dù thân thủ có giỏi đến mấu 
cũng hỉ là con chim trong lồng mà thôi. Đồng thời lại có tiếng "xạch xạch”, hai cánh cửa phía 
trước phía sau không ngờ lại có một tấm ván đồng hạ xuống, lạt ma Á La có cảm giác mình như 
một con hổ bị nhốt trong chuồng, vô số họng súng đang chĩa ra từ các chấn song sắt, song bản 
thân lại không thể phản kháng được gì. 


Đúng vào khoảnh khắc vạn niệm tiêu tán ấy, trong đầu ông đột nhiên lóe lên một tia sáng... 
Không, giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, vẫn còn Đa Cát, Đa Cát đang ở bên ngoài. Vị sư già 
nhìn rõ vị trí của Đa Cát, vung tay lên một cái, sợi dây liền bắn vọt ra. Đa Cát cũng không hổ là 
thợ săn ưu tú nhất của bộ tộc Công Bố, sớm đã trông thấy lạt ma Á La đang vùng vẫu cầu cứu 
bên trong gian sảnh mé bên ấy, chỉ tiếc lòng như lửa đốt mà không thể giúp gì được. Anh ta 
đứng yên ở cửa, chính là vì biết nhất định có lúc vị đại sư kia cần đến mình. Giờ thấy vị lạt ma 
vung tay lên ném ra thứ gì đó, Đa Cát liền biết ngay nhất định là thứ gì đó giống như dây thừng, 
vội đưa tay bắt lấu, chẳng ngờ sợi dâu của lạt ma Á La quá lợi hại, đã dễ dàng xuyên qua bàn tau 
Đa Cát, cắm thẳng vào mặt sàn bằng đá mấu mét sau lưng. Đa Cát bất chấp đau đớn, quấn một 
vòng dây quanh cánh tau, xoay người chạy thẳng một mạch, lạt ma Á La ở bên trong liền như 
con diều trên dây, được anh ta kéo thẳng ra cửa. 


"Rầm”, cánh cửa đồng hạ xuống, cả gian sảnh mé bên giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng vây của 
các cơ quan. Lạt ma Á La mình đầy thương tích nằm dưới đất, hai chân vừa sát bên ngoài cánh 
cửa đồng, một lúc sau vẫn chưa định thần lại được, tựa hồ như vừa từ một thế giới khác trở vẻ, 
quả vậu, vừa nãu thật chẳng khác gì mới vòng qua cửa địa ngục một chuyến. Lạt ma Á La đi tới 
giữa gian sảnh, cơ quan phát động, cho tới khi cánh cửa đồng hạ xuống, toàn bộ quá trình diễn 
ra trong vòng chưa đầy ba mươi giây, nếu không nhờ vào sợi dây thừng được chế tạo theo công 
nghệ mới nhất, cùng với Đa Cát, lúc này chỉ e lạt ma Á La đã trở thành "lạt ma lông nhím" rôi. 


Trang 672/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cho dù là vậu, trên người ông vẫn bị các chữ Vạn bay làm bị thương nhiều chỗ, trên vai còn bị 
hai chiếc Vạn tự luân cắm thẳng vào, vừa nãy lúc Đa Cát kéo ông qua cửa đã bị gờ cửa chặn lại 
làm rơi mất. 


Lạt ma Á La ngầng mặt lên nhìn trần nhà, thảm nhủ: "Thì ra khi xông ra lần đầu tiên, căn bản 
chưa phải là toàn bộ các cơ quan đồng loạt phát động, bộ tổ hợp cơ quan này so với các cơ quan 
ở lối đi hẹp phía trước lợi hại hơn cả trăm lần, nơi này căn bản là không cho phép người nào đi 
qua cả. Lắp đặt cơ quan bẫy rập ở những nơi người ta không ngờ đến nhất, rồi lại đặt các cơ 
quan đáng sợ hơn gấp bội ở những nơi đối phương có thể nghĩ đến hòng cầu sinh, càng về sau 
lại càng hung hiểm, chớp mắt đã đồng loạt phát động, không để lọt một kẽ hở. Thế nhưng, vừa 
nãy làm sao mọi người lại vào đó được? ” 


Lạt ma Á La lật người bò dậy, thấy Đa Cát đang cần thận kéo sợi dâu có mũi dao của ông ra 
khỏi lòng bàn tau, toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì đâu đớn. Ông liền lấu thuốc tê dạng phun sương 
trong túi ra, vừa giúp Đa Cát rút dâu, vừa hỏi: “Trên người cậu có những gì? Trên người cậu có 
thứ gì quý giá và có ý nghĩa đặc biệt không? " 


Phải mất một lúc, Đa Cát mới hiểu được ý lạt ma Á La nói gì, ngẩn ra giây lát, rồi giơ viên Thất 
Nhãn Thạch nơi ngực lên, lắm bẩm nói: "Thánh vật." Lạt ma Á La nắm lấy viên mã não Đa Cát 
đeo trên cổ, thấp giọng nói: "Thiên châu, chẳng lẽ có liên quan đến nó? " Ông lầm nhẩm tụng 
niệm, rồi tháo chuỗi Phật châu trên cổ Đa Cát xuống, để anh ta từ từu sợi dây ra, còn mình cảm 
chuỗi hạt tới trước cửa, cũng chưa có động tác gì, đột nhiên nghe "cạch” một tiếng, cách cửa 
đồng đã tự động nâng lên, ẩn vào trong khe trên cửa đá. Những hình chữ Vạn bay chíu chíu qua 
lại trong phòng cũng không còn nữa, hai bên tường vách trần đều đã trở về nguyên trạng, còn 
sàn nhà tách ra làm đôi dưới chân cũng đang "lạch cạch" trở về vị trí ban đầu, trông như một 
chiếc cầu treo vậy, gian sảnh đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, không còn nhận ra bất cứ biểu hiện 
gì khác thường nữa. Nhìn hai miếng kim loại dài chưa đến mười centimet trên cửa, lạt ma Á La 
lắm bẩm nói: "Ta hiểu rồi! " 


Cánh cửa Địa ngục 


Khi lạt ma Á La và Đa Cát cùng lúc bị thương quay trở lại, Trác Mộc Cường Ba đã tỉnh táo, đang 
ngâm mình dưới nước trò chuyện với Đường Mẫn. Thứ cổ độc nàu đến nhanh mà đi cũng 
nhanh, giờ gã đã như chưa gặp phải chuyện gì vậy, chỉ có mực nước trong hồ đã lại rút đi thêm 
một chút nữa. Thấy lạt ma Á La khắp người toàn vết thương, Trương Lập và Nhạc Dương đều 
kinh hoảng thết lên: "Đại sư, ông bị thương không nhẹ đâu! " 


Lạt ma Á La không để ú tới hai người, bảo Đường Mẫn giúp Đa Cát xử lú sát trùng vết thương ở 
tay, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, thấy ở môi ở mũi xuất hiện một vệt xanh lục 
mờ mờ, không khỏi kinh hãi trong lòng: "Lẽ nào đã trúng phải rồi? Việc nàu... phải làm sao bâu 
giờ? Hy vọng người trong thôn Công Bố biết cách giải trừ..." Nhưng ông cũng không dám mạo 
muội hỏi ngay, mà chỉ cảm Thiên châu giơ lên hỏi gã, "Trên người cậu có thứ nào giống món đồ 
này không? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngây người: "Hả? Viên Thất Nhãn Thiên châu này không phải của Đa Cát 
à? Tại sao đại sư lại đột nhiên hỏi chuyện này? ” 


Nhạc Dương đã nhanh miệng đáp lời: "Ô, Thiên châu của Cường Ba thiếu gia to hơn cái nàu 
một chút." 


Trang 673/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giọng Trác Mộc Cường Ba lập tức biến đổi, gắt lên: "Mấy người... mấy người đã xem đồ của tôi 
hải " 


Nhạc Dương le le đâu lưỡi, không dám nói gì thêm. Lạt ma Á La nói: "Vậy tức là có rồi." 


Trác Mộc Cường Ba đành thừa nhận: "Phải, có một cái, đó là truyền thống của gia tộc chúng 
tôi, từ nhỏ đã đeo rồi, là con gái thì được truyền cho một viên Thiên châu, còn là con trai thì 
được một thanh kiếm đồng nhỏ." Nói tới đây, gã như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, im lặng không 
thốt thêm tiếng nào nữa, thần sắc đượm vẻ bi thương. 


Ba người giáo sư Phương Tân, Nhạc Dương, Trương Lập giờ mới hiểu ra mọi chuyện. 
Lạt ma Á La nói: "Tôi có thể xem được không? " 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn Trương Lập. Gã biết thứ mà Nhạc Dương đã trông thấu 
thì anh chàng này cũng không thể thiếu phần. Trương Lập vội lấy Thiên châu ra, đồng thời cười 
gượng gạo giải thích: "Chúng tôi muốn giặt sạch quần áo cho anh nên mới sắp xếp lại những 
thứ quan trọng trong đó, tuyệt đối không có ý xem trộm đâu." 


"AI Đâu là..." Tiếng kêu kinh ngạc ấu đồng thời phát ra từ miệng lạt ma Á La và giáo sư Phương 
Tân, kế đó Đa Cát đếm lên thành tiếng: "Mười, mười một, mười hai... mười bảy, mười tám! 
Thập bát Nhãn thạch, đến cả trưởng lão cũng chưa từng nhìn thấy thánh thạch này bao giờ đâu! 


Hj 


Trương Lập và Nhạc Dương lại đồng thời ngẫm nghĩ: "Nói không chừng đây chính là nguyên 
nhân các vị trưởng lão xác nhận Cường Ba thiếu gia là Thánh sứ cũng nên. Nghe nói Thiên 
châu này ở Tây Tạng chỗ nào cũng có bán, tên Ben kia có khi đã mua một viên nên mới giả 
mạo làm Thánh sứ được một lần." 


Sau tiếng kêu kinh ngạc, Lạt ma Á La không nói gì, chỉ ngoảnh đầu sang phía khác. Ông không 
muốn để người khác nhìn thấu những giọt lệ xúc động đang trào lên nơi khóe mắt. Trong lòng vị 
sư già như có một tiếng nói đang gào thét: "Cường Ba thiếu gia à, cậu có biết đây chính là vật 
tượng trưng chí cao vô thượng hay không? Thập bát Nhãn Bảo bình Thiên châu, Thập bát chính 
là Thập bát trùng thiên của đức Ma Hê Thủ La, Bảo bình là vật chứa đựng mọi điều thanh tịnh 
của đại thiên thế giới, có Bảo bình, ánh sáng chói ngời! Ánh sáng chói ngời đó! " 


Lạt ma À La cố nén cảm giác xúc động, quay đầu lại, bình thản nói: "Cơ quan vừa nãy, chính là 
do viên Thiên châu này khởi động. 


Mọi người liền hỏi rốt cuộc là thế nào, lạt ma Á La giờ mới giải thích: "Theo suy đoán của ta, 
trên hai cánh cửa gian sảnh mé bên đó, có một thứ cảm ứng được Thiên châu. Nguyên lý cụ thể 
ra sao thì ta không được rõ lắm, nhưng khi Đa Cát vào lần đầu tiên, thiết bị cảm ứng nhận ra 
được Thiên châu, cho là hậu nhân đến lấu đồ của mình, thế nên đã khởi động Vạn tự luân để 
khảo nghiệm, nếu không qua được khảo nghiệm này, thì không đủ tư cách lấy được viên hồng 
ngọc. Khi Cường Ba thiếu gia lần thứ hai bước vào bước vào gian sảnh đó, thiết bị cảm ứng ở 
cánh cửa phía trước đã nhận ra rồi, khi chúng ta rời khỏi đó, thiết bị cảm ứng trên cánh cửa thứ 
hai lại bắt được tín hiệu Thiên châu trên người Đa Cát. Vì vậu cơ quan chúng ta gặp phải lúc rời 
khỏi đó, thực ra không phải là cơ quan để dồn chúng ta vào chỗ chết, mà chỉ là một hình phạt 
nho nhỏ, ý là sau khi lấu viên Trích Huyết hồng thạch kia thì không nên quay lại, chớ tham lam 


Trang 674/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quá đáng. Đây chính là điều mà những người xây dựng nên nơi nàu muốn nói với chúng ta..." 


Mọi người thảu đều xôn xao bàn tán, trong đó Trương Lập và Nhạc Dương là to mồm nhất. 
Trương Lập nói: "Không phải chứ, trừng phạt cũng không cần bắt người ta phải liều mạng thế 
chứ! " Nhạc Dương cũng lên tiếng: "Cơ quan ấy rõ là muốn lấy mạng người ta còn gì. Cường Ba 
thiếu gia ra nông nỗi này, còn không phải dồn chúng ta vào chỗ chết rồi ư? " 


Lạt ma Á La để họ nói hết, mới điểm đạm kể lại toàn bộ quá trình thử cơ quan vừa nãu, làm ai 
nấy đều trợn mắt há hốc miệng ra. Không tin ư, Đa Cát ở bên cạnh vừa gật đầu lại vừa khoa 
chân múa tay, ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh khiếp. Cuối cùng, lạt ma Á La nói: "Vì Vậu, 
chuyện này cũng coi như là ý trời, nếu chúng ta không có Thiên châu, căn bản là không thể 
bước vào gian phòng hình tròn, chứ đừng nói gì đến chuyện có ra khỏi đó được hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba cử động tay chân, hỏi: "Tôi có thể đứng dậy được chưa? " Nói đoạn lại đưa 
mắt nhìn Đường Mẫn, làm cô đỏ bừng mặt. 


Lạt ma ÀÁ La nói: "Được rồi, kiếm cho cậu ấy bộ quần áo, còn đống này thì ném xuống nước 
ngâm giặt, rồi cất cần thận, mang trở về đốt đi." 


Đa Cát đã xử lý xong vết thương, cung kính đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, cúi đầu nói: 
"Thật không ngờ, Đa Cát Điệt Bất lại được Thánh sứ đại nhân cứu mạng lần nữa. Kể từ hôm 
nay, tính mạng này của Đa Cát chính là của Thánh sứ đại nhân, Đa Cát sẽ đi theo Thánh sứ đại 
nhân đi khắp đại thiên thế giới. Cho dù Đa Cát phải xuống địa ngục A Tù, chịu đủ mười tám nỗi 
khổ đau cũng phải bảo vệ đại nhân được bình an." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn anh chàng nhỏ con cao chưa đến ngực mình đang nghiêm túc thể sẽ 
bảo vệ gã đến cùng, không khỏi thương hại đưa tay vuốt lên đầu Đa Cát. Đa Cát tỏ ra hết sức 
mừng rỡ, được Thánh sứ đặt tay lên đầu ban phúc là vinh dự cực cao đối với người Công Bố bọn 
họ. 


Thân hình Trác Mộc Cường Ba cao lớn vạm vỡ, muốn tìm một bộ quần áo thích hợp không hẻ 
dễ dàng, Đa Cát liền cởi chiếc áo Phổ Lỗ trên người cho gã khoác bên trên, rồi lại dùng tấm 
phướn sửa lại một chút, quấn quanh hông như cái tạp dể. Trương Lập đang chuẩn bị ném đống 
quần áo cũ của gã xuống nước, đột nhiên có tiếng động lạ vọng tới, tựa hồ như cả khu hoang 
phế dưới lòng đất này đang rung lên, đồng thời nước trong hồ cũng đột nhiên biến mất, đá vụn 
rơi xuống lả tả như mưa. 


Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế! " Đường Mẫn ôm chặt Trác 
Mộc Cường Ba nói: "Mau rời khỏi đây thôi! ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chỗ này sắp sập rồi à? " Lạt ma Á La cũng kêu lên: "Chuyện gì vậu? 
" Nhạc Dương kêu lên: "Có phải chỗ giáo quan đã xảy ra chuyện gì không? " Kế đó liền thử liên 
lạc, nhưng không có hồi âm, mãi lâu sau mới có tín hiệu màu da cam nhấp nháy, nghĩa là bên 
kia đang bận, không có thời gian liên lạc. 


Chỉ có Đa Cát không bị cơn chấn động làm kinh hoảng, đang thò tay xuống hồ kiểm tra, phát 
hiện nước hồ quả nhiên không còn một giọt, cuối cùng mới hướng về phía Tây qườ bái. Mọi 
người hỏi rốt cuộc đã xảu ra chuyện gì. Đa Cát nói: "Át Ca trì xưa nau chưa từng cạn nước. Cửa 
mở rồi, cửa mở rồi, Nạp Bạc Thác cạn khô rồi, vì vậu nước trong Át Ca trì mới chảy hết. Cửa đã 


Trang 675/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bị mở ra rồi! " 


"Rốt cuộc là thế nào? Nói kỹ hơn nữa đi? " Nhưng Đa Cát đã bắt đầu tụng niệm một bài kinh 
văn của bộ tộc Công Bố, không nói thêm câu nào nữa. Lạt ma Á La biết rõ quy tắc khi niệm 
chú, ra hiệu cho mọi người không được quấy rầu. Cơn chấn động này không đến nỗi dữ dội lắm, 
cả quần thể kiến trúc ngầm dưới lòng đất này dường như không có vẻ gì là muốn sụp đổ. Mọi 
người liền lặng lẽ chờ đợi bên bờ hồ. Chấn động không ngừng, bên ngoài tiếng ầm ầm vang lên 
không ngớt, mãi nửa tiếng đồng hồ sau mới từ từ tan biến, đồng thời Đa Cát cũng ngưng tụng 
niệm. Lúc này, những người khác đã thu dọn xong quần áo khí giới, đeo sẵn ba lô, chỉ chờ Đa 
Cát xong là cùng rời đi. 


Trương Lập lại hỏi thêm lần nữa. Đa Cát nói: "Trong làng chúng tôi có truyền thuyết kể rằng, 
một khi Cánh cửa Sinh mệnh bị đóng, toàn bộ nước trong hồ Nạp Bạc Thác sẽ khô kiệt. Chỉ 
cần trong hồ Nạp Bạc Thác còn một giọt nước, thì giọt nước ấy nhất định ở trong Át Ca trì, 
nhưng giờ trong đó không còn một giọt nước nào, đã chảy hết cả rồi." 


Nhạc Dương nói: "Không phải chứ, vừa mới nói là cửa mở rồi, giờ lại bảo cửa đóng rồi, rốt cuộc 
là cửa đóng hay là cửa mở đây? " 


Đa Cát đột nhiên nói: "Theo tôi, mọi người đi theo tôi." Kế đó liền dẫn mọi người chui xuống 
đường ống thoát nước bên dưới, loanh quanh trong đó một lúc thì đến một ngõ cụt. Trương Lập 
nói: "Hết đường rồi." 


Đa Cát nói: "Ở đó có cánh cửa, trước đây thì bất kể thế nào cũng không đẩy ra được, bây giờ, 
mọi người hãy đấu cánh cửa đó ra đi." 


Trương Lập đấy cửa, trong đường ống thoát nước vốn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mũ phát sáng, 
cánh cửa vừa mở ra, đột nhiên có ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, nhất thời không ai 
mở mắt ra được. Đợi khi thị lực khôi phục, Trương Lập mới kêu toáng lên: "A, đúng là khô cạn 
thật rồi! Nước hồ cạn thật rồi! " 


Mọi người đứng dồn lại ở cửa ra, phát hiện hệ thống thoát nước này được thiết kế dưới đáy hồ. 
Những giọt nước nơi cửa ra rỏ xuống tong tỏng, bên ngoài đáy hồ cạn, vô số cá các loại giãu 
đành đạch trong đống bùn, vùng vẫy cầu sinh. Trời xanh mây trắng vẫn bình yên che phủ ngọn 
núi phía xa. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, một hồ nước lớn như thế không ngờ đã biến thành 
một đầm bùn cạn, thật biến thái đến mức người ta khó có thể nào chấp nhận được. 


Giáo sư Phương Tân nhìn cánh cửa bị đấu ra nói: "Ô, cánh cửa này mượn sức nước ép xuống, 
chỉ có thể đấu từ bên trong, lúc nước hồ còn đầy, đương nhiên là không thể nào mở được rồi." 


Đa Cát sải chân bước ra, giẫm trong lớp bùn đọng dưới đáy hồ, ngập đến đầu gối, khẽ lắm bẩm 
hát: "Cánh cửa Sinh mệnh đã khép lại, Cánh cửa Địa ngục sẽ mở ra, Cánh cửa Địa ngục đã mở 
ra, các sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua Minh hà, vượt qua hoang mạc, lội qua 
đầm lầy có vô số trùng độc, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được Thánh điện trên trời, tiên 
cảnh chốn nhân gian... Hương Ba Lail " Đa Cát ngoảnh đầu lại, "Đây chính là bài ca dao người 
làng chúng tôi hay hát, cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, là do các vị trưởng lão dạy cho đấu." 


Cánh cửa Địa ngục, Hương Ba La, khi những từ ngữ quen thuộc ấy một lần nữa bên tai mọi 
người, tinh thần ai nấu đều phấn chấn hẳn lên. Đâu mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba nghe 


Trang 676/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhắc đến Cánh cửa Địa ngục, song theo những gì gã biết, hình như nó mở ra con đường xuyên 
dãy Himalaua. Thật không ngờ, ở nơi xa xăm hẻo lánh như Mặc Thoát này lại được nghe truyền 
thuyết về Cánh cửa Địa ngục. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cậu biết Cánh cửa Địa ngục ở đâu 
không? ” 


Đa Cát gật đầu: "Đương nhiên." Anh ta chỉ về ngọn núi phía xa, nói: "Cánh cửa Địa ngục ở phía 
Tây Cánh cửa Sinh mệnh, vốn cũng là một trong ba thánh địa người Công Bố chúng tôi bảo vệ, 
nhưng vì ở đó thực sự chẳng có gì cả, nên về sau đã bỏ qua." 


"Hả? " Trương Lập nghỉ hoặc nói: "Ngọn núi ấy hả, xem ra cũng không xa lắm phải không? 
Cánh cửa Địa ngục thật sự ở đó chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Không có gì cả? Đây là ú gì? " 


Đa Cát đáp: "Mọi người nhìn thì biết ngau, đúng là không có gì cả, chỗ ấu chính là Ứng Kháp Bố 
Tạng Bố." 

Đường Mẫn nói: "Cái tên Ứng gì gì đó này hình như rất quen, trước đâu đã nghe nói đến rồi thì 
phải? " 


Lạt ma Á La nói: "Là tên gọi cổ của sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Na Thâm đã từng nhắc đến rồi." 
Nhạc Dương chỉ ra phía xa nói: "Nhìn kìa, giáo quan, giáo quan đang ở ngoài kia." 


Chỉ thấu Lữ Cánh Nam và Ba Tang đang bước trên đáy hồ cạn, dường như đang tìm kiếm gì đó. 
Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba liền chạy lại chỗ họ. 


Khi tới gần, bọn Trác Mộc Cường Ba đều không khỏi thầm kinh hãi. Mặt mũi chân tay Ba Tang 
chi chít vết thương, từ trán tới mũi hóa thành xanh đen. Cả Lữ Cánh Nam cũng đầu tóc rối bù, 
hơi có vẻ tiểu tụu. Trương Lập chào một tiếng, nói: "Ô, giáo quan, anh Ba Tang, chúng tôi ở 
đây, chúng tôi đến đây." 


Lữ Cánh Nam nói: "Ứm, mọi người cũng phát hiện ra lối ra ngầm bên dưới ư? ” 
Nhạc Dương nói: "Làm sao mà ra nông nỗi này vậy anh Ba Tang? " 


Ba Tang lạnh lùng nói: "Cửu tử nhất sinh." Đám người Trác Mộc Cường Ba đã quen với tính 
cách của Ba Tang, biết rằng để anh ta phải thốt ra bốn chữ này, quả là họ đã trải qua không biết 
bao nhiêu nguụ hiểm rồi. Ba Tang lại bổ sung thêm một câu, "Mấy người cũng vậy hả? " 


Mọi người nghe hỏi mới sực nhớ ra, bản thân mình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, đặc 
biệt là Trác Mộc Cường Ba đang mặc một bộ đồ kỳ quái và lạt ma Á La bị thương khắp mình 
mẩu. Trương Lập gật đầu nói: "Chậc, cơ quan ở đây lợi hại hơn lúc huấn luyện nhiều, suýt chút 
nữa là không ra được rồi. À phải, anh Ba Tang, rốt cuộc là chuyện gì vậu? Có phải hai người đã 
chạm phải cơ quan không? Hồ nước này sao lại đột nhiên cạn kiệt thế? " Ba Tang gật gật đầu. 


Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: "Cơ quan chẳng có gì lợi hại, quan trọng là các cậu có nghĩ đến 
những điều cổ nhân nghĩ hay không. Tất cả đều là người được huấn luyện chuyên môn, một 
chút cơ quan nàu mà còn không đối phó nổi hay sao? Hử? Người này là ai? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Đây là Đa Cát, Đa Cát của làng Công Bố, anh ta bị bọn tên Ben kia 


Trang 677/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhốt trong hồ nước ngầm, được chúng tôi cứu ra. Phải rồi, Đa Cát biết rất nhiều chuyện liên 
quan đến nơi này, còn cả Cánh cửa Địa ngục nữa, phải không Đa Cát? " 


Đa Cát ngắng cao đầu, hỏi ngược lại Trác Mộc Cường Ba: "Thánh sứ đại nhân, người đàn bà 
này là ai? ” 


Trác Mộc Cường Ba lại giới thiệu Lữ Cánh Nam với Đa Cát: "Cô ấy là giáo quan của chúng tôi, 
cũng là người phụ trách hành động lần nàu." Giải thích một lượt, để Đa Cát biết người phụ trách 
là gì, song anh ta vẫn không thể nào hiểu nổi. Trong thế giới của anh ta, phụ nữ chỉ phụ trách 
sinh con và lo liệu việc nhà, làm gì có lú nào cả một đám người lại nghe hiệu lệnh của một người 
đàn bà? Trác Mộc Cường Ba bất đắc dĩ phải dùng thân phận Thánh sứ đại nhân, hỏi lại câu hỏi 
Lữ Cánh Nam muốn hỏi một lần, Đa Cát mới miễn cưỡng trả lời, song vẫn không ngớt lầm bẩm: 
"Ở chỗ chúng tôi, đàn bà như thế chắc chắn chẳng ai thèm đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà 
sao có thể chõ miệng vào chứ, lại còn đòi có ý kiến nữa, đúng là không được! " làm Lữ Cánh 
Nam tức đến lỗ mũi xịt khói, chỉ muốn mổ bụng moi tim anh ta ra ngay tại chỗ. 


Trong khi Lữ Cánh Nam hỏi han Đa Cát, mấy người bọn Trương Lập cũng cật vấn Ba Tang rốt 
cuộc đã chạm phải cơ quan gì, lợi hại thế nào. Ba Tang nói văn tắt một lượt, chỉ vậy cũng đủ 
biết mức độ kinh hồn bạt vía không hề thua kém những gì họ đã trải qua. Nghe xong chuyện 
của Ba Tang, Nhạc Dương nói: "Vậy thì nước hồ rốt cuộc đã chảy đi đâu rồi nhỉ? " 


Ba Tang giẫm chân nói: "Ở bên dưới." 
"Vẫn ở bên dưới? " Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. 


Ba Tang gật gật đầu: "Ừm, giáo quan có nói, hệ thống nước ngầm trên cao nguyên này lúc nào 
cũng là vấn đề các nhà khoa học muốn nghiên cứu cho tận tường. Kết cấu địa chất vùng này cực 
kù phức tạp, ước chừng có rất nhiều hang đá vôi và sông ngầm. Dải cao nguyên Thanh Tạng 
này có rất nhiều truyền thuyết nói rằng biển một đêm đã khô cạn, mà lại được chứng thực khá 
nhiều lần nữa. Tất cả đều do các dòng sông ngầm đột nhiên liên thông, rồi nước hồ theo đó mà 
chảy đi. Tôi và giáo quan vừa nãy chính là đang tìm xem có lối thông nào bị mở ra hay không.” 


Đường Mẫn nói: "Có thấy gì không ạ? " 


Ba Tang lắc đầu nói: "Cái hồ nàu vốn không lớn lắm, chắc chỉ khoảng mười kilomet vuông, 
chúng tôi đi hết một vòng cũng không có phát hiện gì. Giáo quan nói, có thể sau khi nước hồ rút 
cạn, đất bùn dưới đáy hồ đã lại bịt miệng lối thông ấy lại rồi, nên chúng tôi mới không tìm được." 


Giáo sư Phương Tân dùng ống kính quay một vòng, chỉ thấu hai hòn đảo nhỏ kia đã thành hai 
ngọn núi đứng sừng sững, núi non quanh đó cũng cao lớn sừng sững hơn rất nhiều. 


Lữ Cánh Nam nghe Đa Cát nói xong, liền dặn dò: "Đi thôi, ở đây không còn thông tin gì chúng 
ta cần nữa rồi, lên bờ rồi tính sau." 


Bùn lắng dưới đáy hồ chỗ sâu chỗ nông, chỗ nông chưa tới mắt cá chân, chỗ sâu thì ngập lút cả 
chân, bước đi vô cùng khó khăn, song họ cũng không còn đường nào khác nữa cả. Trác Mộc 
Cường Ba để ý thấy hai người Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La bước đi trong đầm bùn mà bùn đất 
không lúc nào ngập quá mu bàn chân, trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, thảm nghĩ đây chính là 
thành quả của Mật tu rồi, có cơ hội, mình nhất định phải luyện tập mới được. 


Trang 678/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lên đến bờ, thấy đấy hồ bùn đầy bùn lắng, cá giãy đành đạch khắp nơi, thật khác một trời một 
vực với khi nãy, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác khó tả. Lữ Cánh Nam ngước 
mắt nhìn bầu trời, nhìn ngọn núi xa xa, sau đó hỏi: "Đi từ đây, cần bao nhiêu lâu mới đến được 
Cánh cửa Địa ngục? " Đa Cát coi như không nghe thấy, Trác Mộc Cường Ba đành phải lặp lại 
một lượt, Đa Cát mới nói: "Từ làng của chúng tôi, thời gian cần để đến Cánh cửa Sinh mệnh và 
Cánh cửa Địa ngục là như nhau, nếu trực tiếp từ Cánh cửa Sinh mệnh đến Cánh cửa Địa ngục... 
nhìn mọi người đều khỏe mạnh thế này, chắc chỉ cần bốn tiếng đồng hồ là tới được, có điều, 
nếu mang theo đàn bà, chỉ sợ là..." 


Lữ Cánh Nam ngắt lời: "Biết rồi. Giờ trời đã tối muộn, chúng ta trở về thôn Công Bố trước, sáng 
sớm mai sẽ tới Cánh cửa Địa ngục xem thử, sau đó đi thẳng đến Cổ Cách. Giờ đã biết lộ tuyến 
của đối phương, chúng ta phải nhanh lên mới được." Nói đoạn, cô lấy điện thoại di động ra. Quả 
nhiên không có tín hiệu, vậy là cô lại lấy một bộ máy truyền tin đặc chế và thiết bị tiếp nhận tín 
hiệu vệ tinh cỡ nhỏ, bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài. 


Trương Lập tò mò hỏi: "Đa Cát, sao anh biết nhiều chuyện thế? Không phải là đang gạt chúng 
tôi đấu chứ? " 


Đa Cát tỏ ý không hài lòng nói: "Sao tôi lại không biết được? Tôi là thợ săn giỏi nhất trong làng, 
tương lai sẽ kế thừa chức vị trưởng lão, những chuyện này các trưởng lão tự nhiên phải nói cho 
tôi rồi, tôi còn biết nhiều hơn Na Thâm nữa đấy. Mọi người muốn đi đến chỗ Tượng Hùng 
vương triều thật đấu à? " 

Nhạc Dương nói: "Đương nhiên, không phải một Thánh sứ khác cũng đã ởi rồi hay sao, chúng 
tôi cũng phải đến đó." 

Đa Cát nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt thành khẩn: "Tôi cũng muốn đi." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh? " Đa Cát gật đầu: "Dù sao chúng tôi cũng là những người đời đời 
bảo vệ thánh địa, làm sao có thể cả thánh địa như thế nào cũng chưa từng thấu cho được? Tôi 
cảm thấu hết sức bất mãn trước cách làm của các vị trưởng lão trong làng, nếu một trăm năm 
trước có Đa Cát này, tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người ngoài xông vào thánh địa mà chỉ 
nhìn thôi không làm gì đâu. ˆ 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi chỉ Lữ Cánh Nam nói: "Vậy cậu đi hỏi giáo quan, cô 
ấy nói được là được." 


Đa Cát ngạc nhiên: "Cô ta? Không, tôi chỉ cần Thánh sứ đại nhân đồng ý là được rồi. " 


Sự cố của Đa Cát làm Trác Mộc Cường Ba lấu làm khó xử, nếu để Lữ Cánh Nam nghe thấy Đa 
Cát nói vậy, thì thật không biết là như thế nào nữa. Đang định giải thích, Lữ Cánh Nam đã nói: 
"Đi thôi, chúng ta về thôn Công Bố, trực thăng cần thời gian điều phối, ít nhất cũng phải sớm 
mai mới tới đây được. " 


Trương Lập bắt ngay chỗ sơ hở của Lữ Cánh Nam, nói: "Giáo quan? Không phải nói dùng trực 


thăng rất nguy hiểm à? Tại sao lần này lại sử dụng vậy? " 


Chú Thích 


Trang 679/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1. Bản tôn ở đây là dụng ngữ của Mật giáo, chỉ các vị thản Phật, chẳng hạn như Quan Thế Âm Bỏ Tát, Văn Thủ 
Bồ Tát... 


2. Trong truyện Sở Lưu Hương của Cổ Long, Thạch Quan Âm là một người đàn bà rất mạnh mẽ và độc ác. 


Hết tập 3 


Trang 680/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập IV- Chương 4 - Trưởng Lão Thôn Công Bố 


Trác Mộc Cường Ba vốn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực 
tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này. Gã vươn tay ra, 
ngón tay tưởng chứng như chạm được vào bộ lông mềm mượt và các cơ bắp căng cứng. 


Lữ Cánh Nam điểm tĩnh giải thích: " khu vực Cổ Cách có địa hình thổ lâm, nơi ấy ngoài các đụn 
đất ra thì toàn là bình địa, tầm nhìn của trực thăng rất rộng, cho dù bên dưới có phục binh cũng 
vẫn tránh được, không giống như Mặc Thoát nhiều rừng cây, rất dễ bị phục kích. Hơn nữa, 
chúng ta đã biết đích đến của bọn tên Ben kia rồi, nhất thiết phải tranh cướp thời gian với 
chúng. Theo như Đa Cát nói, bọn chúng muốn đến hang đá có tượng Phật ở Cổ Cách ít nhất 
phải mất thời gian 2 ngày, mà muốn mở cơ quan Phật, lấy được con mắt màu bạc cũng phải mất 
thêm một ngày, chúng ta vừa hay bù lại được ba ngày thời gian sai lệch. Khi đến Đảo Huyền 
Không tự bọn người ấy còn bị nhiều cơ quan cạm bẫy cản đường, không thể tiến lên nhanh 


^* TT 


được, vậy nên chúng ta sẽ có cơ hội bắt kịp chúng thôi. 


Nhạc Dương huứt sáo một tiếng: "Ối chà chà, vậy chẳng phải là muốn đại khai sát giới hay sao? 


Hj 


Lữ Cánh Nam gật đầu: " Ừm, biết được sĩ số và các vũ khí trang bị của bọn chúng rồi, chúgn ta 
cũng cần chỉnh đốn lại vũ khí trong tay một chút, ngày mai sẽ nhất loạt vận chuyển đến đây luôn 
thể. Tất nhiên, có thể không giao chiến là tốt nhất, dù sao thì trong chỗ đó cũng toàn là di tích 
cổ đại, đi thôi nào. Ba Tang, thời tiết ngày mai thế nào? " 


Ba Tang đáp gọn lỏn: "Tốt" 
Trác Mộc Cường Ba chợt lên tiếng: "Phải rồi, Đa Cát, tôi muốn gặp trưởng lão của các cậu." 


Đa Cát vừa bước đi vừa nói: "Trưởng lão hả, ba lão già ấu cố cháp lắm, nhưng mà...để tôi nghĩ 
cách đã." 


Trên đường, mọi người vây lấu Đa Cát hỏi han không ngớt. Vì nể mặt Thánh Sứ đại nhân, Đa 
Cát đem hết tất cả những gì mình biết ra nói hết sức tường tận, đến lúc ấy mọi người mới hiểu 
được đại khái sự tình, theo quy củ của thôn Công Bố này, chỉ có thợ săn ưu tú nhất trong thôn 
mới được làm người dẫn đường cho Thánh Sứ. nghe nói trước đâu cũng đã có Thánh Sứ đến 
thôn làng rồi, thậm chí từ trước khi Đa Cát ra đời đã có Thánh Sứ xuất hiện ở đây, nhưng bọn 
họ hoặc là bỏ cuộc, hoặc là sau khi vào Cánh cửa sinh mệnh rồi thì không bao giờ trở ra nữa. 
Mọi người nghe kể như vậy thảy đều ngơ ngác nhìn nhau - không ngờ Thánh Sứ của thôn Công 
Bố này cũng không ít chút nào! Trác Mộc Cường Ba vốn biết gia tộc nhà gã xưa nay chưa nghe 
nói có người nào làm qua cái chức Thánh Sứ này, ít nhất thì gã biết trong bốn mươi năm nay là 
chưa có ai, cha gã cũng chưa từng rời khỏi làng Đạt Ngõa Nô Thố, bởi vậy bản thân gã tại sao 
lại được chọn làm Thánh sứ, cho đến giờ gã vẫn thấy hết sức mờ hồ khó hiểu. 


Về sau khi Đa Cát nói đến vị Thánh sứ kia và người áo xám tướng mạo đáng sợ đi cùng với ụ, 
Trác Mộc Cường Ba lập tức nghĩ đến người thổi rắn ở Putumavo, cái bóng đáng sợ đã theo chân 
bọn gã vào tận địa cung Ahezt. Con người ấu, hễ ai đã thoáng trông thấu một lần thì tuyệt đối 


Trang 681/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không thể nào quên được. Cứ như lời Đa Cát miêu tả, chắc chắn kẻ áo xám ấy chính là chứ 
chẳng sai. Sau đó Đa Cát hình như còn nói loáng thoáng thêm về tình hình trang bị của nhóm 
người do Ben dẫn đầu đó, chỉ có điều là nói theo cách của anh ta, cái gì mà ống thổi lửa bằng 
sắt, gậu sắt rỗng ruột treo thêm cái hộp kim loại trông như quả chuối tiêu... Trác Mộc Cường Ba 
không còn để ý lắng nghe nữa. 


Còn về chuyện tại sao lại khẳng định đám người của Ben đã đi Cổ Cách, Đa Cát dùng một bài 
ca dài gần như sư thi để trả lời. Theo như anh ta quả quyết, mấu người bọn Ben Merkin chính là 
nghe xong bài ca này thì lập tức chuyển hướng đi về phía Tây. Nội dung bái ca này rất dài, suốt 
quãng đường, Đa Cát hầu như lúc nào cũng ngâm nga, trong đó có mấy câu thu hút được sự chú 
ý của Trác Mộc Cường Ba..."Một khi để máu tanh vấy bản bậc thang Thánh miếu, vô số tai 
ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống khắp nơi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến 
thành nơi hoang phế không một bóng người, giống sài lang an cư bên dưới Thánh đàn, lũ độc 
xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất 
mênh mông..." Trác Mộc Cường Ba cứ lờ mờ cảm giác như đã nghe đoạn ca từ này ở đâu đó, 
nhưng xới tung cả kú ức lên gã cũng không thể nhớ ra nổi. 


Còn những đoạn sau đó như "Vạn tự luân thần thánh trở về phương Bắc, trong miệng sói tuyết 
cao nguyên rơi ra..." "Trái tim Nạp Nam Tháp phóng ra hào quang ánh bạc..." " Khi vùng đất 
nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vạn năng sẽ chỉ đường dẫn lối 
cho kẻ một lòng thành kính..." " Bọn họ giáu đi một mặt trăng, con mặt màu bạc có thể mang 
đến cho mặt trăng sức mạnh mới..." " Nhún nhường quò xuống, mở ra cung điện của dũng sĩ..." 
"Trời đất ảm đạm vô quang, thần thoại do chư thần kiến tạo..." " Trải qua mười tám vong khải 
nghiệm, tiếp nhận hào quang của bậc dũng sĩ..." dường như đều dùng một phương thức cực kù 
khó hiểu để diễn đạt lại phương pháp khai mở cơ quan thông đạo và các khảo nghiệm họ sẽ 
phải vượt qua. Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam lắng nghe rất kỹ, hụ vọng có thể nghe ra chút đầu 
mối gì đó trong những lời ca này, song cả hai đều lộ vẻ mơ hồ khó hiểu. Trương Lập và Nhạc 
Dương thì lại phát hiện ra, anh chàng Đa Cát này dường như vô cùng sùng bái Trác Mộc Cường 
ba, cứ hát một hai câu, là lại phải liếc mặt nhìn Thánh sứ của anh ta bốn năm bận, ánh mắt kiểu 
đó, chỉ có thể thấu ở đám fan cuồng nhìn thần tượng của mình mà thôi. 


Đợi đến khi Đa Cát hát trọn bài ca đó thì cả đoàn người đã gần về đến thôn Công Bố rồi. Lạt 
Ma Á La hỏi: Đa Cát, bài ca nàu xưa nay vẫn lưu truyền trong thôn làng của các cậu hả, tôi nghe 
nội dung ca từ và các vần chân, thấu lẽ ra ở giữa còn phải có mấy đoạn nữa mới đúng chứ." 


Đa Cát đáp: " Đúng vậy ạ, ở giữa không chỉ thiếu mấy đoạn thôi đâu, mà là thiếu cả một phần 
lớn. Nghe nói bài ca này ban đầu vốn hoàn chỉnh, được chép lại trong một cuốn sách, về sau..." 
Đa Cát ngưng lại giây lát, kế đó nói, "về sau tên mắt xanh đó mượn, rồi không đòi về được. Lúc 
ấu, trưởng lão trong thôn đã dựa vào kú ức của mình để viết lại, nhưng vị trưởng lão đó già lắm 
lắm rồi, thế nên để sót mất rất nhiều." 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, ấn tượng về Stanleu theo 
đó cũng càng thêm xấu đi. 


Gần về đến thôn Công Bố, bóng người đỏ rực như ngọn lửa và đàn cừu trắng muốt ấy lại một 
lần nữa khắc họa giữa trời đất bức tranh đẹp mê hồn. Đa Cát nhìn thấy cái bóng đỏ như ráng 
mây chiều, dường như hơi ngẩn người ra trong thoáng chốc. Cái bóng đỏ cũng đã trông thấu Đa 
Cát, cô gái vung vẩấu ngọn roi cừu hân hoan chạy tới, niềm vui lộ rõ trong ánh mắt, khiến ai nấu 


Trang 682/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều lấy làm ngưỡng mộ. 
Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: " Xem ra cô gái này chính là Ca Ca rồi. " 


Cô gái trẻ ấy cao hơn Đa Cát hẳn một cái đầu, đôi mày lá liễu cong cong, khuôn mặt thon dài 
như trái trứng ngỗng, nước da hồng háo khỏe mạnh, nụ cười hết sức đáng yêu, xét về bất cứ 
khía cạnh nào cũng đều là một tiểu mỹ nhân hàng tiêu chuẩn. Vậy mà tên tiểu tử Đa Cát kia cứ 
vênh mặt lên câu được câu mất, làm bộ làm tịch, còn cô gái duyên dáng vêu kiều thi đứng mân 
mê vạt áo, ánh mắt chan chứa niềm vui. Trương Lập nhìn mà tức muốn xịt khói ra mồm, đến cả 
Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi thầm lắc đầu. 


Không hiểu Đa Cát dùng cách gì mà khiến cô gái trẻ ấu ngoan ngoãn xua đàn dê về trước, còn 
anh ta thì dẫn Thánh sứ đại nhân vào thôn, trông như cáo mượn oai hùm, rất lấu làm vênh vang 
đắc ý. Trác Mộc Cường ba nói: " Đó là Ca Ca phải không? Cô bé ấy đối với cậu cũng tốt lắm 
mà, sao vừa gặp mặt đã quở trách người ta rồi? " 


Đa Cát làu bàu: " Cái con bé đần ấu, tôi là thợ săn ưu tú nhất trong thôn cơ mà, còn cô ta chẳng 
qua chỉ biết chăn cừu với dệt vải thôi, bọn nha đầu trong thôn đứa nào mà chẳng biết làm mấu 
việc ấu. Nếu bây giờ mà nói chuyện tử tế ôn tồn với thị, sau nàu làm sao dạy dỗ được. Nhiệm vụ 
chủ uếu của đàn bà là sinh con đẻ cái với cả phục vụ đàn ông, tôi thật chẳng thể hiểu nổi, sao lại 
có loại đàn bà có thể đi khắp mọi nơi với các bậc lão gia thế cơ chứ." Trác Mộc Cường Ba vội 
cảnh giác đưa mắt liếc nhìn, cũng may là Lữ Cánh Nam đứng ở phía sau không nghe thấy, bằng 
không nắm đấm của bà mợ giáo quan này mà giáng xuống, e rằng sẽ khiến chàng lùn này lại lùn 
thêm một mầu nữa mất. 


Trở về thôn Công Bố, có không ít dân làng chen nhau ra phía trước xem Thánh sứ, tự nhiên cả 
đoàn lại được sắp xếp về gian phòng lớn đêm qua để nghỉ ngời, được dâng lên dê nướng cả con 
và bánh rán thượng hảo hạng. Cũng không hiểu Đa Cát nói gì mà thuyết phục được ba vị trưởng 
lão đồng ú với yêu cầu của Trác Mộc Cường ban, nhưng họ chỉ chịu gặp một mình gã thôi. 


Căn phòng rất lớn, rất trống trải, sàn nhà trải thảm lông cừu Phổ Lỗ màu đỏ, bốn vách sáng 
đèn, trần nhà vẽ hình báo bảo cát tường; chính giữa có một cái lò, khói hương vấn vít, phía sau 
lò đặt một hương án bày các loại pháp khí và đồ thờ, sau lưng hương án là một bệ đá, một pho 
tượng thần ba mặt mười tám tay từ trên cao nhìn xuống, dõi mắt quan sát chúng sinh; các bức 
tường chính hai bên đều có cửa ngách, rèm buông che kín. Ba vị trưởng lão trong cửa ngách 
bước ra, Trác Mộc Cường Ba đứng giữa sảnh chăm chú quan sát, chỉ thấu cả ba trưởng lão đều 
là bậc cao niên, râu tóc bạc trắng, trên người khoác áo choàng Phổ Lễ, đeo Phật châu pháp khí, 
tau cảm chuyển luân. Nhờ có Đa Cát, Trác Mộc Cường Ba biết được vị trưởng lão có vắng trán 
rộng đứng giữa tên là Niết Trát Tây Đơn Ba, người mũi sư tử đứng bên phải tên là Côn Giang 
Anh Đạt Kiệt, người lông mi dài đứng bên trái gọi là Nương Đa Cát Cách Liệt. Ba vị trưởng lão 
trông thấu Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn nói năng gì, cứ thế người cảm tau, kẻ sờ trán, lại 
vạch mí mắt lên xem nữa, làm như đang kiểm tra toàn bộ thân thể gã vậu. Trác Mộc Cường Ba 
cho rằng đây là lễ tiết đặc thù của địa phương, bản thân gã lại chẳng biết trả lễ thế nào, chỉ đành 
đờ ra như người gỗ mặc ba vị trưởng lão điều khiển. Nghi lễ gần như là kiểm tra sức khỏe nàu 
diễn ra gần ba mươi phút đồng hồ mới kết thúc, vị trưởng lão tên là Đơn Ba cất tiếng hỏi: " 
Không biết Thánh sứ hẹn gặp ba lão già chúng tôi có chuyện gì vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi muốn làm rõ thân phận Thánh sứ này của mình. Dám hỏi ba vị 


Trang 683/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đại sư tại sao lại phán đoán tôi là Thánh sứ vậy? ” 


Cách Liệt trưởng lão nói: " Tại sao Thánh sứ lại hỏi vấn đề này? Phải chăng ngài hoài nghi bọn 
lão? " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: " Không, không phải. Tôi chỉ muốn biết thôi, vì xưa nay tôi chưa 
từng nghe nói chuyện này bao giờ, liệu có liên quan đến Thiên Châu trên người tôi hay không? ” 


Đơn Ba trưởng lão lắc đầu: " Thiên châu này đích thực là một món thánh vật tột cùng quú giá, 
nhưng không liên quan đến thân phận Thánh sứ của ngài, mong rằng Thánh sứ hãy bảo quản 
cho tốt, chớ nên tùy tiện cho người ta thấu." 


Trác Mộc Cường Ba lại nói gần xa vòng vo hỏi thêm mấy câu nữa, từ đầu đến cuối nhất nhất 
đều do Đơn Ba trưởng lão và Cách Liệt trưởng lão trả lời, Đạt Kiệt trưởng lão không hề hé môi, 
nét mặt nghiêm trang như một vị phán quan quyên uy. Mà hai vị trưởng lão kia mồm miệng 
cũng hết sức kín kẽ, nếu không phải nói những chuyện không liên quan thì đều cố ý lảng tránh, 
tuyệt đối ngậm miệng không nhắc đến nguồn gốc thân phận Thánh sứ của Trác Mộc Cường Ba 
chút nào. 


Liên tiếp mấy lần đều không hỏi ra được, Trác Mộc Cường Ba đã hơi sốt suột, lời lẽ dần trở nên 
đanh sắc hơn. Lúc này, Đạt Kiệt trưởng lão từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào mới lên tiếng: " 
Vấn đề xác nhận thân phận của Thánh sứ đại nhân, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ ra chút gì 
đâu, bởi ở thê giới ngoài kia, rốt cuộc có bao nhiều kẻ muốn tìm kiếm Hương Ba La, ấy là điều 
chúng tôi không thể xác định được. Nếu cách thức xác nhận thân phận Thánh sứ bị tiết lộ ra 
ngoài, đám người tham lam ấy sẽ lấy chiêu bài Thánh sứ đi khắp nơi lừa gạt. Thôn làng chúng 
tôi vì dễ dãi tin người mà đã phải chịu tổn thất nặng nẻ không sao bù đắp nổi, vì thế...chắc chắn 
ngài có thể hiểu cho chúng tôi phải không, Thánh sứ đại nhân? ". 


Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn biết tại sao Merkin lại trở thành Thánh sứ, nghe Đạt Kiệt trưởng 
lão nói thế, đoán chừng là không có khả năng hỏi ra được rồi, nặng nề "hừ" khẽ một tiếng, gật 
gật đầu. 


Đạt Kiệt trưởng lão lại tức thì hỏi ngay: ” Có điều, tôi muốn hỏi Thánh sứ một vấn đề, không 
hiểu có được hay chăng? " 


Trác Mộc Cường Ba lại gật gật đầu. Đạt Kiệt trưởng lão bèn nói: " Thánh sứ đại nhân từ Châu 
Mỹ xa xôi ngàn dặm về đất Tạng này, kết nên mối duyên không thể tháo gỡ với Bạc Ba La thần 
miếu, ngài có cảm thấy rằng, một loạt những chuyện xảy ra với mình chỉ là một sự trùng hợp 
hay không? ” 


Trác Mộc Cường Ba đã đoán biết ý của Đạt Kiệt trưởng lão, gã mỉm cười hỏi: " Không biết đại 
sư muốn nói với tôi chuyện gì vậu? " 


Đạt Kiệt trưởng lão chậm rãi nói: " Thánh sứ đại nhân có bao giờ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện 
này đều không ngẫu nhiên, mà do Phật tổ vạn năng đã sắp đặt từ ngàn năm về trước hau 
không? Đời này Thánh sứ đại nhân đã được định sẵn là gắn liền với Bạc Ba La thần miếu, mặc 
dù ngài ở đâu, mặc cho ngài là thân phận gì, rốt cuộc ngài vẫn sẽ biết về sự tồn tại của thần 
miếu và lên đường tìm kiếm. Không phải ngài đi tìm nó, mà là nó đang gọi ngài, đâu là một con 
đường trở về." Nhìn điệu bộ nghiêm túc lại như cố tình làm ra vẻ thần bí của Đạt Kiệt trưởng lão, 


Trang 684/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba thản nhiên cười đáp: " Xin lỗi, đã vô ý mạo phạm đến địa vị của Thần hau 
Phật trong lòng đại sư rồi, nhưng tôi là kẻ theo thuyết vô thần, tôi chỉ tin vào khoa học. Tôi tin 
rằng, trên thế gian nàu không có Thần mà cũng chẳng có Phật, tất cả đều do chính con người 
sáng tạo ra thôi." Nói xong, gã im lặng chăm chú quan sát nét mặt Đạt Kiệt trưởng lão. 

Nằm ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba, Đạt Kiệt trưởng lão dường như đã biết trước gã sẽ 
trả lời như vậy, lại tiếp tục nói: ” Không, không phải Thánh sứ đại nhân không tin, mà chỉ là thời 
cơ chưa tới. ngài vẫn còn chưa thức tỉnh, khi ngài thức tỉnh, ngài sẽ tin vài Đức Phật toàn năng. 
Người ở ngay bên cạnh ta, người quan tâm săn sóc hết thảy chúng sinh, đồng thời chủ đường 
dẫn lối cho ta. Thế giới bên ngoài kia không như ngài nhìn thấy đâu, có những sự thật đã bị che 
đậy đi rồi, càng đến gần Bạc ba La, Thánh sứ đại nhân sẽ càng đến gần chân tướng sự thật. 
Cuối cùng rồi sẽ đến một ngày, ngài sẽ thức tỉnh." 


Trước ánh mắt chằm chặp của ba vị trưởng lão, Trác Mộc Cường Ba hờ hững nói: "Ba vị đại sư, 
với Thánh sứ nào các vị cũng đều nói như vậy phải không? " 


"Không" Đạt Kiệt trưởng lão khẳng định chắc chắn: " chỉ có ngài. Bởi vì ngài là vị Thánh sứ có 
pháp tướng và huệ căn nhất mà chúng tôi từng gặp, Phật Tổ vạn năng đã minh thị, cửa lớn của 
Thánh miếu sẽ được bàn ta ngài mở ra" Nói xong, ba vị trưởng lão đều hơi cúi đầu về phía 
trước, ánh mắt nghiêm trang nhìn Trác Mộc Cường Ba chằm chằm, nửa như dò xét, lại nửa như 
đang khẳng định những lời vừa nói ra. 


Bị ba ông già nhìn xoáy chòng chọc, Trác Mộc Cường Ba hơi có chút lúng túng không biết phải 
làm sao, ngượng ngập cười, chuyển sang hỏi câu khác: " Vậy các vị trưởng lão biết được bao 
nhiêu chuyện về Thánh địa mà các vị bảo vệ? Ví dụ Đảo huyền Không tự và Hương ba La là gì 
chẳng hạn? " 


Đơn Ba trưởng lão nói: "Khởi nguyên và vị trí địch xác của Thánh địa thì chúng tôi không rõ 
tường tận, chúng tôi chỉ là người canh gác, tất thảy những chuyện liên quan tới Thánh địa đều 
chỉ biết được qua lời kể của đời trước và ghi chép trong thôn. Đảo Huyền Không tự là nơi tu 
hành của thánh nhân thời xưa, một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời, thuở trước tất cả 
mọi ôn dịch, bệnh tật, yêu ma quở quái đều sinh sôi nảu nở ở chốn ấy. Các thánh nhân đã lấy 
thân mình xua đuổi bóng đêm, mang đại đức đại trí đối kháng với loài ma quỷ, xâu dựng ở đó 
tượng Thần Thông thông thiên triệt địa, trấn áp tất cả mọi yêu ma, từ đó đất Tây tạng mới được 
bình yên. Còn Bạc Ba La mà Thánh sứ đại nhân đang tìm kiếm, chúng tôi chắc chắn chính là 
Thánh địa Hương Ba La trong ghi chép của thông Công Bố này, nơi ấy là chốn tịnh địa cuối 
cùng của nhân gian. Nhưng các vị thần minh không chịu dễ dàng để con người đạt đến, vì vậu 
đã đem đặt vào trung tâm địa ngục A Tù, chỉ có vị dũng sĩ dám vượt qua địa ngục mới có thể tìm 
thấy..." Mặc dù các vị trưởng lão không nói gì về bộ tộc Qua Ba và Đạo quân Ánh sáng, mà từ 
đầu chí cuối câu chuyện truyền thuyết chỉ nhắc tới thánh nhân và tiên tổ, song Trác Mộc Cường 
ba vẫn phảng phất nhận ra bóng dáng của bộ tộc Qua Ba qua lời kể. Hương Ba La trong lời các 
vị trưởng lão và trong truyền thuyết không khác nhau nhiều lắm, đều là chốn thiêng liêng thanh 
khiết, muốn đến được phải vượt trùng trùng hiểm nguy và có thần minh phù hộ nữa. Lần nàu 
đúng là Trác Mộc Cường ba không tìm hiểu được mấy thông tin hữu dụng, mà ngược lại còn 
phải nghe thêm một đống chuyện thần thoại khác. 


Trác Mộc Cường Ba biết có hỏi nữa cũng không được thêm cái gì hữu ích, chuẩn bị đứng dậy rời 
đi. Trước khi cáo từ ba vị trưởng lão, gã làm như vô tình hỏi một câu: "Ba vị trưởng lão dường 


Trang 685/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như biết rất nhiều truyền thuyết và thần thoại Tây Tạng cổ, không rõ các vị có từng nghe nói 
đén truyền thuyết về Tử kỳ lân bao giờ chưa? ” 


Có lẽ ngôn ngữ có sự sai biệt, nên ba vị trưởng lão không hiểu ra ngay lập tức. Trác Mộc Cường 
Ba cũng ý thức được vấn đề này, liền vội càng giải thích: "Chiến ngao, Tạng ngao, chó lớn, lông 
dài, con chó lớn cao ngần này này." Gã vừa nói vừa khua tau múa chân diễn tả. 


Cuối cùng, Đơn ba trưởng lão là người đầu tiên hiểu ra, lập tức bật ra một tràng âm thanh dài 
liên miên. Trác Mộc Cường Ba nghe lơ mơ chữ được chữ mất, chỉ biết đại khái nghĩa là: "bảo 
hộ, canh giữ", "linh hồn kiên định", "chí cao vô thượng"...nhưng rốt cuộc là để biểu đạt điều gì 
thì gã lại không hiểu cho lắm. 


Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trác Mộc Cường Ba, Cách Liệt trưởng lão liền bật ra một từ mà 
dường như tất cả dân Tạng đều đã nghe mãi quen tai: "Sói tuyết cao nguyên." 


2 s1† 


"Hả, không, không phải" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. "Không, sói tuyết cao nguyên tôi cũng 
biết, nhưng đó là một loại thần thú khác trong truyền thuyết, không phải là chiến ngao, " Dứt 
lời, gã dợm đứng lên định bỏ đi. Nhưng câu hỏi của gã dường như đã khiến ba vị trưởng lão hết 
sức hứng thú, chỉ nghe Cách liệt trưởng lão nói: "Thánh sứ đại nhân đợi một lát." Ông già nói 
xong quay người đi vào nhà trong luôn, không lâu sau run rấu bưng ra một tấm thang- ka (tranh 
thờ) cuộn tròn, mở ra thấy có vô số hình am thờ Phật nho nhỏ được vẽ trên các đường quỹ đạo 
hình vuông và hình tròn, trong mỗi am thờ lại có vẽ một tượng Phật hình thù quái dị. Trác Mộc 
Cường Ba chưa bao giờ trông thấy những hình vẽ tượng Phật như thế, tất cả đều mặt xanh ba 
mắt trợn trừng răng nhe ra giận dữ, nhiều đầu nhiều tay, cảm các loại pháp khí bằng xương 
người, dáng dấp rất giống các tượng Phật gã gặp ở Cánh cửa sinh mệnh. Ở chính giữa bức 
thangka, có vô số am thờ Phật bao vâu chung quanh, là một bức vẽ tượng Phật lớn màu đỏ rực, 
ba mắt giận dữ, mình khoác giáp trụ, bốn cánh tay dang ra, tay trên cầm pháp khí đầu lâu, xâu 
chuỗi đầu người, tau dưới cầm đao và rìu chiến bằng xương, hai bên tả hữu có hai đồng tử tướng 
mạo phẫn nộ, tay đao tay gậy, cưỡi trên tọa kụ là một con tuyết ngao toàn thân trắng toát. 


Túm lông bờm trắng như tuyết xõa tung, bốn chân thô chắc bám vững chãi trên mặt đất, những 
đường nét của cơ thịt được người họa sĩ vẽ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới lớp lông trắng khiến 
thân thể con tuyết ngao lồ lộ tất cả mọi vẻ tráng kiện. Đặc biệt là đôi mắt, nhãn châu trong suốt 
sáng như viên ngọc lưu lụ, tàng ấn sát khí hừng hực, ánh nhìn dõi khắp bốn phương, khiến 
người đối diện không ai dám nhìn thẳng. Nhưng điều làm Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất, 
chính là trên mình con tuyết ngao này, ngoài tấm nệm ngồi của tượng Phật, từ đầu đến đuôi còn 
phủ thêm một lớp giáp mềm ánh kim nữa. Lớp giáp mềm mại bằng sợi tơ vàng chói mắt và màu 
lông trắng như tuyết đó tương phản nhau rất mạnh, khiến con tuyết ngao càng thêm giống một 
vị đại tướng quân chuẩn bị xông ra trận tiền, khí phách phi phàm thừa đủ để trấn áp tất thảy 
mọi loài yêu ma quỷ quái. 


Vì con tuyết ngao được vẽ rõ mồn một như thế, Trác Mộc Cường Ba gần như không cần nhìn 
kỹ đã tức khắc kêu lên: "Chiến ngaol ” Gã từng nghe vô số truyền thuyết về chiến ngao, nhưng 
rốt cuộc chiến ngao hình dáng như thế nào gã thật khó mà tưởng tượng nổi. Giờ được thấu con 
tuyết ngao mình phủ áo giáp oai phong lẫm liệt, rạng rỡ uy nghi trên bức thangka này, Trác 
Mộc Cường Ba lập tức hiểu ngay đâu không phải là tuyết ngao thông thường mà là một con 
chiến ngao, đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường trong truyền thuyết cổ đại. 


Trang 686/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cách Liệt trưởng lão đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói với giọng khẳng định: "Sói tuyết cao 
nguyên. 

"Chuyện này rốt cuộc là sao? " Trác Mộc Cường Ba vỗn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên 
không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ 
thế này. Gã vươn tay ra, ngón tay tưởng chừng như chạm được vào bộ lông mềm mượt và các 
cơ bắp căng cứng. 

Đơn Ba trưởng lão nói: "Đây là di vật của tổ tiên để lại. Vị này là Quỷ Vương Liệt Lẹ Để, bảo vệ 
phía Tây Nam, tọa kụ của ngài chính là sói tuyết cao nguyên." 


"Sói tuyết cao nguyên chính là chiến ngao? " Trác Mộc Cường Ba nhíu mày suy nghĩ, đây là lần 
đầu tiên gã nghe nói vậu. 


Trang 687/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Sói Tuyết Cao Nguyên 


Đạt Kiệt trưởng lão chậm rãi nói: "Chúng tôi không rõ chiến ngao mà Thánh sứ đại nhân nói 
đến là thứ gì, nhưng sói tuyết cao nguyên và Hương Ba La có quan hệ vô cùng mật thiết, không 
thể tách rời được." 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc lắng nghe, mỗi chữ thốt ra từ miệng Đạt Kiệt trưởng lão đều 
khiến tim gã nảy lên: "Ngài biết đó, các vị thánh nhân đã kiến tạo nên Hương Ba La, miền cực 
lạc tịnh thổ truyền thừa ngàn vạn năm của Mật giáo, mà sói tuyết cao nguyên và các vị thánh 
nhân là một thể thống nhất, không khi nào phân lụ, sói...chúng là người bảo vệ cuối cùng của 
Hương Ba La đấy." 


Đạt Kiệt trưởng lão lại nói một từ mà Trác Mộc Cường Ba nghe không hiểu, gã chỉ biết âm tiết 
trước từ đó có lẽ là chỉ sói, còn chuối âm tiết sau đấu, hình như ý là cao quý, hay ở trên cái gì đó 
vậu. Gã không dám ngắt lời Đạt Kiệt trưởng lão, chỉ lặng lẽ nghe ông già nói tiếp: "Trong truyền 
thuyết lịch sử của chúng tôi, sói tuyết cao nguyên đã cùng các bậc tiên hiền làm nên sự huy 
hoàng của tuyết vực chỉ quốc, chúng là thụy thú canh giữ bốn phương, không có chúng..." 


"Đợi chút đã..." Trác Mộc Cường Ba giật mình cắt ngang, 'vừa rồi dường như tôi nghe thấy đại 
sư nói, thụu thú canh giữ bốn phương? " Gã đột nhiên nhớ lại đoạn Bất động minh vương chú 
mà người Qua Ba điên ngâm nga. "Có thể nói cụ thể hơn một chút những chuyện liên quan tới 
tứ phương thụy thú được không? " Trác Mộc Cường Ba biết rõ, bốn động vật này vẫn xuất hiện 
trong các loại totem và cờ phướn khác nhau, đại diện cho những hàm nghĩa khác nhau. Nhưng 
dù đều đã đi vào truyền thuyết thần thoại, hình như bọn chúng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện 
cả, nhất là cách gọi "tứ phương thụy thú” nàu Trác Mộc Cường Ba lại càng chưa nghe nói đến 
bao giờ. Đạt Kiệt trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão còn lại. Đơn Ba trưởng lão liền bằng 
những ngôn từ ngắn gọn mạch lạc nhất, kể ra rất nhiều truyền thuyết về tứ phương thụy thú, 
nhưng thảy đều không có khác biệt gì so với các truyền thuyết lưu truyền ở nhiều vùng khác 
nhau mà Trác Mộc Cường Ba đã biết, thành ra gã cũng không thu thêm được thông tin gì hữu 
dụng. Sau đó Cách Liệt trưởng lão lại kể thêm một số câu chuyện về sói tuyết cùng thánh nhân 
giáng yêu trừ ma, trải qua muôn vàn gian khổ đạt thành thiện quả... Trong lòng Trác Mộc Cường 
Ba vẫn đầu ắp nghi vấn, vô cùng mong có được lời giản đáp, nhưng không phát hiện được gì 
trong những câu chuyện thần thoại ấu, bèn nôn nóng định đi tìm giáo sư Phương Tân để thỉnh 
giáo, mới lựa lời khéo léo bày tỏ lòng biết ơn đồng thời cáo từ ba vị trưởng lão lui ra. 


Trác Mộc Cường Ba vưà ra đến cửa, Đạt Kiệt trưởng lão bỗng cất tiếng hỏi: "Xin thứ cho sự hiếu 
kù của chúng tôi, Thánh sứ đại nhân có thể cho chúng tôi biết tại sao ngài lại quan tâm đến sói 
tuyết cao nguyên thế hau không? " 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại đáp: "Nếu tôi nói chuyến ởi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu 
lần nàu vốn bắt đầu từ một con chó ngao Tâu Tạng, không biết ba vị đại sư có tin không? " 
Chẳng ngờ, cả ba vị trưởng lão đều tỏ vẻ 'thì tất nhiên rồi". Đơn Ba trưởng lão nói: "Sói tuyết 
cao nguyên và Hương Ba La quả thực là không thể tách rời mà. " 


Cách Liệt trưởng lão cũng nói: "Lần theo dấu chân sói tuyết cao nguyên, nhất định là có thể tìm 


Trang 688/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy Hương Ba La." 


Trác Mộc Cường Ba xoay người bước ởi, chỉ nghe Đạt Kiệt trưởng lão ở sau lưng nói với theo: 
"Thánh sứ đại nhân vẫn không chịu tin đây chính là sự sắp xếp của Đức Phật vạn năng dành cho 
số mệnh của ngài hay sao? Ngài đến đây vì cớ gì, sẽ đi tới phương nào, tất cả đều đã được định 
sẵn từ muôn ngàn năm trước rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Đại sư nói vậy, nếu giờ tôi buông tau bỏ mặc, thế chẳng phải là 
lời tiên đoán của các vị sẽ trật lất hay sao? ” 


Đạt Kiệt trưởng lão điểm nhiên đáp: "Ngài sẽ không bỏ cuộc, bởi vì ngài chính là Thánh sứ, ngài 
có thể cảm nhận được sự vẫu gọi của Bạc Ba La." 


Trác Mộc Cường Ba hơi chột dạ, khẽ lắc đầu, sải chân bước đi. 


Trác Mộc Cường Ba vừa đi khỏi, Lạt Ma Á La ở sau tấm màn bước ra, cất tiếng hỏi: "Thế nào? " 
Ba vị trưởng lão có người lắc đầu, có người gật đầu, nhưng đều nhíu chặt hai hàng lông mày, 
như đang suy tư một vấn đề cực kỳ khó quyết, chỉ nghe Đạt Kiệt trưởng lão hạ giọng: "Đại 
Thanh Liên." Sắc mặt Lạt ma Á La tối sầm đi. 


Trên đường Trác Mộc Cường Ba gặp Đa Cát, liền kéo anh chàng thợ săn nhỏ con lại hỏi: "Mới 
đầu nghe Na Thâm nói người trưởng lão không muốn gặp thì không thể gặp được trưởng lão, 
cậu làm thế nào mà thuyết phục được họ vậy? " 


Đa Cát gãi đầu nói: "Tôi cũng không biết, vốn là các trưởng lão đều không đồng ý, nhưng sau đó 
vị đại pháp sư cùng đi với mọi người nói chuyện với các vị ấu, vậy là các trưởng lão đều nhận 
lời." 


"Đại pháp sư! Cậu nói là vị đi cùng với chúng tôi ấy à? Lạt Ma Á La? " Trác Mộc Cường Ba sực 
nhớ ra đã nghe Đường Mẫn nói Lạt ma Á La hết sức quen thuộc với các thần Phật và cơ quan 
cạm bẫy trong khu hoang phế, bản thân gã khi trúng độc hôn mê cũng nhờ vị sư già ấu tìm ra 
cách giải cứu, nhất định là lạt ma biết chuyện gì đó. Đúng, phải đi hỏi ông mới được. 


Trác Mộc Cường Ba đi tìm lạt ma Á La, liên hỏi ngay: "Đại sư, nghe nói sau khi ngài và các 
trưởng lão thôn Công Bố nói chuyện, bọn họ mới đồng ú gặp tôi. " 

Lạt ma Á La lắc đầu: "Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Cường Ba thiếu gia, tôi và ba vị trưởng lão chỉ 
đàm luận những vấn đề liên quan đến tôn giáo của chúng tôi thôi, còn về chuyện tại sao họ lại 
đồng ý gặp mặt cậu, e là có liên quan tới thân phận Thánh sứ của cậu đấy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy ạ, đại sư, lúc tôi nói chuyện với ba vị trưởng lão, nghe được một 
số chuyện, những chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả, không biết ngài có 
thể chỉ bảo cho một chút được chăng." 


Lạt ma Á La gật đầu nói: "Cậu nói ra nghe xem nào." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ba vị trưởng lão bảo tôi rằng, chiến ngao chính là sói tuyết cao 
nguyên. 


"Đúng thế." Lạt ma Á La gật đầu, sau đó nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hết sức kỳ quặc, 
tựa hồ như đang hỏi ngược lại, chẳng lẽ cậu không biết điều ấu à? " 


Trang 689/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Nhưng tôi đã nghiên cứu Tạng ngao gần hai mươi năm 
nay rồi, chưa bao giờ xem qua văn bản nào có ghi chép Tạng ngao và sói tuyết cao nguyên có 
liên hệ trực tiếp." 


Lạt ma Á La thoáng ngẩn người, rồi tức khắc lộ vẻ hiểu ra, mỉm cười nói: "Tôi hiểu rồi, hiểu biết 
của Cường Ba thiếu gia đối với Tạng ngao đều bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian và các tri 
thức sinh vật học, chứ cậu chưa bao giờ bắt gay tìm hiểu từ phương diện tôn giáo, vì vậu, cậu 
mới không biết. Sự thực thì không chỉ có cậu không biết, mà còn rất nhiều chuyên gia kinh 
nghiệm dày dạn cả đời nghiên cứu Tạng ngao cũng chưa chắc đã biết Tạng ngao và sói tuyết 
cao nguyên có quan hệ như thế nào. Chuyện nàu mà giải thích ra thì phức tạp lắm, có lẽ phải 
mất nửa ngàu chứ chẳng đùa đâu, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng, sói tuyết cao 
nguyên chính là chỉ Tạng ngao, hơn nữa còn không phải Tạng ngao thông thường mà chính là 
chiến ngao. 


Trác Mộc Cường Ba lắp bắp: "Có...có thể giải thích sơ qua một chút cho tôi được không? " 


Lạt ma Á La nghĩ ngợi giâu lát, rồi đáp: "Chắc là Cường Ba thiếu gia không xa lạ gì với truyền 
thuyết về sói tuyết cao nguyên. Theo chuyện kể lưu truyền, Tây Tạng cổ quả thực là có một loài 
động vật sống trên đỉnh núi tuyết, thường cứu giúp các cao tăng ngộ nạn hoặc những người 
đáng được cứu giúp. Còn trong mắt một số chuyên gia và nhà nghiên cứu hiện đại, sói tuyết cao 
nguyên chính là loài động vật sinh tổn ở vùng cao nguyên băng tuyết được dân Tạng cổ thuần 
hóa mà thành. Thực ra, sói tuyết cao nguyên chính là tên gọi chiến ngao của người Tạng cổ. 
Cậu phải biết rằng, chó ngao Tây Tạng thời ấy không được người ta biết đến nhiều như ngày 
nay đâu, người bình dân nói chung không thể có được khả năng lại gần hay trông thấy một con 
Tạng ngao, đến cả quý tộc cũng chưa có tư cách ấy, vì đó là vật nuôi đặc biệt chỉ hoàng tộc mới 
được sở hữu. Mãi cho đến khi vương triều Thổ Phồn suy bại, Tạng ngao mới rời khỏi chốn thâm 
cung hậu viện, tản mác đi khắp cao nguyên. Còn về chuyện tại sao chó ngao Tây Tạng lại là vật 
nuôi riêng của hoàng tộc, rồi tại sao phải sau khi vương triều Thổ Phồn suy bại mới tỏa ra rải 
rác trong dân gian, đó là một giai đoạn lịch sử dài cả mấy trăm năm, hơn nữa còn liên quan trực 
tiếp tới Đạo quân Ánh sáng. Nếu cậu muốn biết, sau này chúng ta có thể dành riêng một lúc 
nào đó, tôi sẽ nói tường tận hơn." 


Trác Mộc Cường Ba nghe mà máu nóng bừng bừng, bởi gã chợt ú thức được, hiểu biết về chiến 
ngao của mình quả tình chưa hẻ dính dáng tới, hoặc có thể nói là dính dáng cực kỳ ít ỏi tới một 
lĩnh vực, đó chính là tôn giáo! Những nhân sỹ tôn giáo mà gã từng tiếp xúc trước đây dường như 
đều không hề biết giữa Tạng ngao và tôn giáo có quan hệ mật thiết như thế nào, nhưng những 
điều lạt ma Á La nói hôm nay đã vạch ra một nét nối liền Tạng ngao và sói tuyết cao nguyên lại 
cùng nhau. Vậy thì nếu dựa vào các thần thích của sói tuyết cao nguyên, nói không chứng lại có 
thể tìm được đầu mối về Tử Kù Lân nữ, đâu chính là điều mà gã vẫn hằng khát khao mong mỏi. 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: "có mấy từ, đọc là sói..." Gã cố hết sức nhại lại các âm của trưởng 
lão, nghĩ rằng nhất quyết không thể sai được. 


Lạt ma Á La khẽ cười nói: "Sói thống lĩnh, đây là cách dịch thông thường, muốn cặn kẽ hơn 
chút nữa thì có thể gọi là sói thống lĩnh trời sinh. Nếu truy đến nghĩa gốc cỉa cổ văn thì có rất 
nhiều thuật ngữ của tôn giáo cổ đại cực kỳ khó lý giải, nhưng ý nghĩa chính của từ này đại khái 
có thẻ dịch là sói thống lĩnh cũng không sai đâu." 


Trang 690/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Sói thống lĩnh? Sói tuyết cao nguyên là sói thống lĩnh? Những chuyện này có can hệ gì với 
nhau chứ? " Trác Mộc Cường ba lại thêm một phen mù mờ khó hiểu. 


Lạt ma Á La điểm đạm nói: "Điều đó thì rất dễ giải thích, sói thống lĩnh, chính là chỉ bọn chúng 
có thể thống lĩnh bầu sói..." Nhìn nét mặt đột nhiên ngây ra của Trác Mộc Cường Ba, lạt ma Á 
La mỉm cười nói tiếp: "Chuyện này nghe ra thì dường như khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng 
tôi muốn hỏi cậu một câu, Cường Ba thiếu gia, trong suốt quá trình nghiên cứu cho ngao Tây 
Tạng của mình, cậu đã theo dấu bao nhiêu con Tạng ngao hoang dã rồi, hau có thể nói, cậu đã 
bao giờ trông thấy Tạng ngao hoang dã hay chưa? Cậu có biết chúng sinh tồn trên cao nguyên 
thế nào hay không? Hơn nữa, cậu đã thấy chó ngao Tây Tạng hoang dã sống chung với bầy sói 
bao giờ chưa? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu tiếc nuối. Chính xác, trong đời nghiên cứu chó ngao Tây Tạng của 
mình, gã chưa từng tiếp xúc với Tạng ngao hoang dã, thậm chí có một độ gã còn băn khoăn 
không rõ trên cao nguyên ngày nay có tồn tại Tạng ngao hoang dã nữa hay không, đây quả là 
phần thiếu khuyết đáng tiếc nuối trong sự nghiệp nghiên cứu Tạng ngao của gã, nhưng theo gã 
được biết, giáo sư Phương Tân đã từng lùng theo dấu một con Tạng ngao hoang dã. Mà trong 
những lời đánh giá của ông dành cho Tạng ngao hoang dã ấy, nhiều nhất chính là hai chữ " 
Thần kờ! " Nhưng cả giáo sư Phương Tân cũng chưa từng trông thấy Tạng ngao hoang dã sống 
chung với bầy sói bao giờ, cảnh tượng ấy có thể ra sao, Trác Mộc Cường Ba gã thực sự không 
thể nào tưởng tượng nổi. Lạt ma Á La nói với giọng pha chút tiếc nuối: "Cậu chưa bao giờ gặp 
Tạng ngao hoang dã, phải không? Hừm, có lẽ tại ngày nau chúng ta không còn dễ trông thấu 
Tạng ngao hoang dã nữa rồi. Sở dĩ tôi hỏi cậu câu này, là bởi vì thời trẻ tôi từng quen một 
chuyên gia nghiên cứu cho ngao Tây Tạng vào bậc lão làng. Ông ta từng có lời bình phẩm về 
quan hệ giữa Tạng ngao và chó sói - bảo rằng, người ta thường vẫn cho là chính sự trung thành 
và hung mãnh của Tạng ngao đã khiến chúng trở thành giống chó chăn cừu xuất sắc nhất và 
rằng chúng là khắc tinh trời sinh của lũ chó sói bắt trộm dê cừu. Bản thân ông ta đã quan sát rất 
nhiều trận chiến giữa sói và Tạng ngao, và cũng phát hiện ra nỗi sợ của lũ sói đói với bọn chó 
ngao Tây Tạng ấy. Khi gặp phải bầu dê có Tạng ngao bảo vệ, dù số lượng sói có đông gấp mười 
lần Tạng ngao, bọn chúng cũng không dám tùy tiện tấn công, trừ phi là đàn sói đã đói sắp chết 
đến nơi, hoặc là trong đàn có một con sói mẹ cực kỳ uụ nghiêm. Nhưng ông ta lại nói, ông ta 
cảm thấu nỗi sợ mà bảy sói thể hiện khi đối mặt với Tạng ngao không phải là nỗi sợ kẻ thù trời 
sinh, mà giống một sự kính sợ nhiều hơn, tựa như những kẻ nô lệ hay dân thường thời cổ trông 
thấy bậc quân vương tối cao xuất hiện vậu.? 


Trác Mộc Cường Ba càng thêm kinh hãi: "Ý, ý của đại sư là..." 


Lạt ma Á La lắc đâu: "Không phải ý của tôi, mà là của vị tiền bối kia. Nghiên cứu về chó ngao 
Tây Tạng của ông ta sâu hơn mọi người nhiều lắm, các phương diện đề cập đến cũng rộng hơn 
nhiều. Ông ta từng nhốt một con sói và một con chó ngao Tâu Tạng vào hai chiếc lồng sắt kê 
sát cạnh nhau, kết quả phát hiện ra một số chuyện rất thú vị. ông ta kể, con sói kia không dám 
đối diện với ánh mắt của con Tạng ngao, khi bị Tạng ngao nhìn, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống 
đất, đuôi cúp lại, những lúc Tạng ngao bước lại phía gần lồng nhốt chó sói, con sói sẽ rúc vào 
một góc ở cuối lồng, không dám lại gần. Vị chuyên gia đó nói, thứ mà ông ta nhìn thấy nơi con 
sói ấu không phải vẻ khiếp đảm và run rấu, mà là nỗi căng thẳng pha lẫn bất an, một sự hèn 
mọn tỉ tiện. Ông ta còn nói, ấy là bởi trên mình Tạng ngao toát lên khí thế của bậc vương giả 
trời sinh, khiến linh hồn của con sói kia phải thần phục. Tất nhiên, tôi cũng không biết liệu đâu 


Trang 691/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có phải chỉ là chuyện đùa hay không. Ngoài ra, ông ta còn làm một chuyện kinh người nữa, đó 
là đã từng lần theo dấu vết của một con Tạng ngao sinh sống giữa bầy sói. 


Trác Mộc Cường Ba không ghìm được buột miệng hỏi: "Ông ta đã thấu chưa? " 


Lạt ma Á La nói: "Chính kết quả quan sát lân đó đã khiến ông ta thay đổi triệt để cách nhìn của 
mình đối với chó ngao Tây Tạng. Ông ta nói, nhìn những con Tạng ngao đeo xích sắt bên cạnh 
đàn dê đàn cừu chẳng khác gì lũ sư tử và hổ trong chuồng ở vườn bách thú, chỉ khi nhìn thấu 
con Tạng ngao kia giữa bầy sói, ông ta mới cảm thụ được cảm giác trở về, tựa như thấy giao 
long về với biển lớn, datj bàng sải cánh giữa trời xanh. Được chứng kiến nó dẫn theo bầu sói tự 
do tự tại tung hoành trên cao nguyên, ông ta nghĩ mình rất sẵn sàng cam tâm tình nguyện trở 
thành một trong những con sói ấy. Ngoài ra, vị tiền bối đó còn bắt tay nghiên cứu từ một 
phương diện khác nữa. Mọi người ai cũng biết, chó và sói là hai loài chung một tổ tiên, đều 
thuộc họ chó, nhưng Cường Ba thiếu gia cậu có biết rằng, trong tất cả các động vật thuộc họ 
chó, duy chỉ có chó ngao Tây Tạng và sói là có bộ gien khác biệt nhiều nhất, gần như đã vượt 
quá tỉ lệ tương ứng trên chín mươi phần trăm cần thiết để có thể quụ về chung một họ, vì thế 
cũng có học giả dựa vào căn cứ này để đưa ra quan điểm Tạng ngao không phải do loài sói tiến 
hóa thành. Nhưng vị tiền bối kia lại nêu một quan điểm khác hẳn với mọi người. Ông ta cho 
rằng từ mấy triệu năm về trước, trong quá trình tiến hóa thành sói hiện đại của tổ tiên loài sói, 
có một bộ phận rất nhỏ đã phát sinh biến dị, khiến chúng trở thành những cá thể mạnh mẽ 
nhất của loài sói thời thượng cổ, và để sinh tồn, bọn chúng cần phải theo đuổi sức mạnh lớn hơn 
thế nữa. Trải qua mấy triệu năm tiến hóa, những cá thể đặc biệt ấu đã trở thành Tạng ngao của 
ngày hôm nay. So với lũ sõi, bọn chúng sở hữu thân thể cường tráng hơn, tốc độ cao hơn, nanh 
vuốt sắc bén hơn, đầu óc tinh minh hơn, chính là các bậc vương giả trời sinh trong học nhà sói. 
Vị tiền bối kia còn cho rằng, sói hay rộng hơn là cả quần thể họ chó, trong gien của chúng đã in 
sẵn dấu hiệu thần phục trước Tạng ngao, không phải vì Tạng ngao cường tráng mạnh mẽ hơn, 
mà bởi vì, chúng mang trong mình thứ huyết thống cao quý. Đương nhiên, một loạt thực nghiệm 
sau này đã chứng minh lú luận của ông ta không chính xác cho lắm, nhưng vị tiền bối ấy lại là 
người hiện đại đầu tiên đã đi kiểm chứng sói thống lĩnh trời sinh là gì." 


"Nhưng đại sư vừa nói kết luận của ông ta là sai lầm mà? " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Ừm, đúng vậu, nhưng cũng không phải là sai lắm hoàn toàn. Cuối cùng vị 
tiên bối đó đã cải cách chính lại kết luận của mình: đó là loài sói ở cao nguyên Thanh Tạng có 
một mối liên hệ đặc biệt nào đó với chó ngao Tây Tạng, còn có các động vật thuộc họ chó ở 
những nơi khác dường như không có cái vẻ nhún nhường thần phục ấy. Trên thực tế, vị tiền bối 
ấu đã đến rất gần chân tướng rồi, chỉ có điều vẫn chưa thể lú giải hàm nghĩa thực sụ của sói 
thống lĩnh mà thôi, nếu ông ta bắt tay từ lịch sử, biết đâu lại điều tra ra được manh mối gì đó. 
Được rồi, Cường Ba thiếu gia, tôi đã giới thiệu cho cậu một cách ngắn gọn quan điểm của một 
số học giả, còn chúng có chính xác hay không, bản thân tôi cũng không rõ lắm đâu." 


"Đợi chút đã." Trác Mộc Cường Ba nói: "Sao đại sư lại biết những chuyện này? Sói thống lĩnh rốt 
cuộc là như thế nào? " 


Lạt ma Á La nói: "Chúng tôi đương nhiên biết nguyên nhân tại sao Cường Ba thiếu gia lại đi tìm 
Bạc Ba La thần miếu, vì vậy trước khi vào việc đã tìm hiểu một chút về chó ngao Tâu Tạng, 
nhưng những điều tôi biết quả thực không nhiều đâu." 


Trang 692/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Vị tiên bối kia tên là gì vậy? " Trác Mộc Cường Ba hỏi tiếp. Gã hiểu rõ, có lẽ những điều lạt ma 
A La biết về Tạng ngao đúng là không nhiều, nhưng những điều ông biết gã đều chưa từng biết 
đến, vậy nên gã tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ cơ hội đặt câu hỏi nào. 


Lạt ma Á La khẽ ngẩng đầu lên, nói: "Tôi không biết, hồi tôi còn trẻ vị tiên bối ấu đã cao tuổi 
lắm rồi, giờ thì sớm đã thành ra người thiên cổ rồi, tôi chỉ biết ông ấu họ Trại thôi... "Nói tới đâu, 
vị sư già lia mắt quan sát phản ứng của Trác Mộc Cường Ba, thấu gã không có bất cứ phản ứng 
nào, không nén nổi phải truy vấn thêm một câu, " Cường Ba thiếu gia dường như không cảm 
thấu cái họ này có gì đặc biệt thì phải? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Họ Trại, tìm, rất hiếm gặp, chưa nghe thấy bao giờ, có phải họ 
của dân tộc thiểu số nào đó không? " 


Lạt ma Á La mỉm cười nói: "Thì ra là chưa nghe qua bao giờ, đó là họ của người Tạng chúng ta, 
một cái họ tương đối cổ, thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của các vương triều Thổ 
Phồn và Tượng Tùng. Được rồi, sắc trời đã tối, tôi biết Cường Ba thiếu gia vẫn còn rất nhiều 
nghi vấn, nhưng giờ chưa phải lúc, cần đi nghỉ sớm để đảm bảo thể lực dồi dào, ngày mai là một 
khảo nghiệm đối với chúng ta đấy. Những hoài nghi trong lòng Cường Ba thiếu gia cậu chờ tới 
khi chúng ta từ Đảo Huyền Không tự trở về rồi nói tiếp có được không? Tôi nhất định sẽ nói với 
cậu tất cả những gì mình biết. Mà những chuyện này cũng nhất thiết phải nói cho cậu biết, bởi vì 
tất cả, chuyện bốn con thú cánh giữ bốn ơhương, danh xưng sói tuyết cao nguyên và sói thống 
lĩnh, thảy đều liên quan đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triểu Thổ Phồn, liên quan đến 
Đạo quân Ánh sáng, liên quan đến ...Bạc Ba La." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn nụ cười mỉm thần bí của Lạt ma Á La, trong lòng càng thêm mê hoặc 
khó hiểu. Quan hệ giữa chó ngao Tây Tạng và sói làm sao lại dính dáng đến cả Bạc Ba La? Sói 
thống lĩnh kia rốt cuộc là chỉ thứ gì? 


Đi ra đến cửa, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên lại nhớ đến sự thức tỉnh mà ba vị trưởng lão nói, 
gã ngoảnh đầu lại: "Đại sư, còn một chuyện nữa..." 


"Hả? " lạt ma Á La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. 


"Thôi bỏ đi, không có gì." Trác Mộc Cường Ba xoay người đi, trong lòng thầm tự chế giễu: 
"Chuyện gì thế nàu, không ngờ lại còn đi chất vấn cả những chuyện huyền ảo mơ hồ ấy nữa, rốt 
cuộc là mày đang nghĩ gì thế hả Trác Mộc Cường Bai " 


Trang 693/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Mối Ưu Tư Của Lạt Wa Á La 


Trác Mộc Cường Ba không đi nghỉ ngơi như lạt ma Á La nói, mà vội vàng mang những thông tin 
này tới nói với giáo sư Phương Tân. Về những chuyện liên quan tới Tạng ngao mà Lạt ma Á La 
đề cập, giáo sư cũng cảm thấy hết sức khó tin. Đem sói tuyết cao nguyên gắn với cho ngao Tâu 
Tạng, đây thực là một khía cạnh hoàn toàn mới mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến bao 
giờ. 


Lúc nói đến sói thống lĩnh, Trác Mộc Cường Ba thử hỏi ý kiến giáo sư Phương Tân: "Tạng ngao 
sống chung với bầu sói, thầu giáo, thầy cảm thấy có khả năng này hay không? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Về mặt lý luận thì có thể được. Phải biết rằng, sói sống quần thể 
kiểu gia tộc, không giống với những loài khác, chúng có tập tục tiếp nhận những con sói lưu 
lãng từ nơi khác đến. Các loài động vật họ chó đều sở hữu cơ quan phát và tiếp nhận tín hiệu 
gần giống nhau, điểm này rất quan trọng đối với chuyện xác nhận thân phận và giao lưu. Hơn 
nữa dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi, đại đa số động vật họ chó đều có ngôn ngữ cơ thể cực 
kỳ giống nhau, chẳng hạn hướng trỏ của cái đuôi, ánh mắt, khóe miệng, cách phát âm, lăn 
lộn...cũng giống như những động tác ra hiệu bằng tay thường dùng của con người mà cả thế giới 
đều hiểu vậy. Yếu tố tương đồng này chính là nền tảng vững chắc để chúng tiến thêm một bước 
trong khả năng giao lưu giữa các cá thể. Không biết cậu đã xem qua một cuốn tiểu thuyết tên là 
Tiếng gọi nơi hoang dã chưa. Cuốn sách đó viết về một con chó được con người thuần dưỡng, 
đã trải qua rất nhiều sự kiện trong xã hội loài người, cuối cùng quay trở về với đàn sói, và trở 
thành sói đầu đàn. Bỏ qua không nói đến ý nghĩa xã hội của câu chuyện, trong tác phẩm tác giả 
miêu tả tương đối sinh động quá trình một con chó săn đã trở thành sói đầu đàn. Do vậy, mặc 
dù nói chó săn gần với sói hơn chó ngao Tây Tạng, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả 
năng Tạng ngao sống chung với bầy sói được. Sở dĩ chúng ta chưa từng nhìn tháy bao giờ là vì 
ngày nay cả sói lẫn Tạng ngao hoang dã đều còn lại quá ít. Nhưng kiến giải về sói thống lĩnh trời 
sinh thì hình như hơi quá khoa trương, tôi sẽ giữ thái độ hoài nghi. Phân tích từ những điều lạt 
ma Á La nói, tôi khẳng định là vẫn còn nội tình gì đó ở đây." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Lạt ma Á La kể, ông ấy biết được những thông tin này từ một vị tiền 
bối..." Kế đó, gã thuật lại các điều tra nghiên cứu mà vị tiền bối lạt ma Á La nhắc đến đã thực 
hiện. Mới kể được một nửa, đã nghe giáo sư Phương Tân ngắt lời nói: "Vị tiền bối mà lạt ma Á 
La nói ấu, có phải là một vị họ Trại, người dân tộc Tạng hay không? " 


"Ô." Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra giây lát, gật đầu. 
"Thầy giáo cũng biết người này? " 


"ỪÙm." giáo sư Phương Tân nói, "hồi tối học đại học, thầu giáo của tôi từng nhắc đến con người 
nàu. Ông ấu nói, thời kỳ trước giải phóng, vị họ Trại nàu chính là người yêu thích nghiên cứu 
Tạng ngao cuồng nhiệt nhất, nếu không có người đó, thầy giáo của tôi thậm chí còn không biết 
trên thế giới nàu còn có loài chó ngao Tây Tạng ấu nữa, chính là vị tiền bối ấy đã thay đổi 
phương hướng cũng như đề tài nghiên cứu của thầu giáo dạy tôi đó." 


Nói tới đây, giáo sư Phương Tân ngưng lại một chút, cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. 


Trang 694/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba hỏi thêm một câu: "Thầy giáo, thây của thầu trước đó nghiên cứu đề tài gì 
vậy? 1 


Giáo sư Phương Tân tiện miệng đáp luôn: "Nhân giống gấu trúc nhân tạo." Ông định thản lại, 
ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, rồi nói tiếp: "Vào thời ấy thì đây là hạng mục 
nghiên cứu khoa học trọng điểm. Có điều vị Trại tiên sinh kia, thực ra không thể noi là một học 
giả được, ông ấu chỉ chuyên chú vào Tạng ngao mà thôi, vì vậu thầu giáo của tôi mới gọi ông ta 
là người yêu thích chó ngao Tây Tạng." 


"Vậu thầu giáo của thầu nhất định là biết rất nhiều chuyện về vị Trại tiên sinh ấu rồi? Ông ấu tên 
là gì? Là người vùng nào ở Tây Tạng? Giờ còn có thể tìm được ông ấu nữa không..." Trác Mộc 
Cường Ba hỏi liền một hơi dài. 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Không, không, thực ra thầy giáo của tôi hết sức ngẫu nhiên có 
gặp mặt ông ấy một lần, sau này bọn họ đều chỉ thư từ qua lại. Thầy giáo của tôi luôn gọi ông ấu 
là Trại tiên sinh, tôi cũng không biết ông ta tên là gì nữa, chỉ nhớ thầy giáo tôi từng rói rằng, 
Trại tiên sinh có thân phận hết sức đặc biệt, đó là một chức nghiệp liên quan đến động vật, 
nghe nói đó cũng là một chức nghiệp cực kỳ đặc biệt ở Tây Tạng, gọi là gì thì tôi cũng quên mất 
rồi." Giáo sư Phương Tân đấy gọng kính lên sống mũi, đoạn nói tiếp "tóm lại là, thầy giáo tôi 
đánh giá Trại tiên sinh đó rất cao, nói rằng thời kỳ trước và đầu giải phóng, ông ấy là người am 
hiểu nhất về chó ngao Tây Tạng, hơn nữa con người này còn tinh thông nhiều thứ ngôn ngữ, có 
học thức rất sâu rộng, vậu nên đến giờ tôi vẫn còn chút ấn tượng về ông ấu. Nhưng vị Trại tiên 
sinh này trước nay chưa từng xuất hiện trên bất xứ báo, tạp chí hay ấn phẩm học thuật nào, có 
lẽ ông ấy là người độc lai độc vãng, điều này chắc có liên quan đến chức nghiệp thần bí kia của 
ông ấy cũng nên." 


Vốn tưởng rằng giáo sư Phương Tân biết nhiều hơn, Trác Mộc Cường Ba không khỏi có chút 
thất vọng. Giáo sư Phương Tân thấy vậy, mỉm cười nói: "Được rồi, thu hoạch của chúng ta hôm 
nay cũng đủ rồi, những đầu mối này thoạt nhìn thì có vẻ không ra đâu vào đâu, nhưng lại là một 
phương hướng hoàn toàn mới mẻ, thêm một chút thời gian nữa, nhất định chúng ta sẽ có bước 
đột phá lớn. Giờ đã muộn lắm rồi, lạt ma Á La nói đúng đấu, ngày mai có lẽ sẽ rất nguụ hiểm, 
chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt, giờ chưa phải thời cơ thích đáng để thảo luận những vấn đề 
này đâu. Trở về nghỉ ngơi trước đã, OK? " 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát rồi nặng nề gật đầu bước đi. 


Gió đêm u uất, tường đá im lìm dưới bầu trời sao lồng lộng, một cánh chim ưng lướt về phía 
vắng trăng non. Lữ Cánh Nam bước ra hậu viện khu nhà, nói với bóng đen đứng phía trước: "À 
La đại nhân. " 


Bóng đen quay đầu lại, điểm đạm nói: "m, con biết không, thôn Công Bố này là hậu duệ của 
Ngoại Kim Cương viện ở Phương Nam của chúng ta, Cánh cửa sinh mệnh chính là Thánh đàn 
của giáo ta. ` 


Lữ Cánh Nam khẽ kêu lên: " Á, điều...điều nàu thì con không hề nghĩ đến, chỉ cảm thấu có chút 
quen thuộc thôi. " 


Lạt ma Á La nói: "Lần này có thể liên hệ được với họ đúng là thu hoạch bất ngờ, đã xa cách cả 
nghìn năm rồi, bọn họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nếu không phải nhìn thấy những thứ 


Trang 695/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bên trong Thánh đàn, ta cũng không ngờ bọn họ lại chính là hậu duệ của Ngoại Kim Cương viện 
đâu.” 


Lữ Cánh Nam nhìn theo bóng chim ưng đã biến thành một chấm đen trên nền trời, nói: "Báo 
với Trưởng lão hội rồi ạ? " 


Lạt ma Á La gật đâu: "Ừm, chuyện ở đâu vẫn phải để Trưởng lão hội cân nhắc đưa ra quyết 
định, ta không thể làm chủ được." 


Lữ Cánh Nam nói: "Vậy, còn thân phận Thánh sứ đại nhân của Cường Ba thiếu gia..." 


Lạt ma Á La đáp: "Chuyện này thì ta cũng không biết. Thân phận Thánh sứ là gì, Thánh sứ phụ 
trách sứ mệnh gì, bọn họ đều không hé môi nửa lời. Bọn họ cũng tuân thủ theo quy tắc giống 
như chúng ta, chỉ trung thành với lời thê, chứ không trung thành với bất cứ người nào, tuyệt đối 
không nói chuyện này với người ngoài đâu, cho dù là người cùng giáo phái cũng không thể. Có 
điều theo ta thì trải quan một nghìn năm, phương pháp xác nhận thân phậ Thánh sứ của họ e là 
đã có vấn đẻ. Nói thế nào thì Merkin cũng không thể là Thánh sứ mới ohải, hắn là người ngoại 
quốc cơ mà.” 


Lữ Cánh Nam trầm ngâm: "Liệu có khả năng không phải Merkin, mà một người nào đó trong 
đám lính đánh thuê của hắn? " 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không, ta đã xác nhận lại rồi, chính là Merkin. Hơn nữa, con cũng biết 
đấy, Thánh sứ không chỉ có mình Merkin và Cường Ba thiếu gia, còn có những Thánh sứ khác 
nữa... 


Lữ Cánh Nam ngạc nhiên thốt lên: "Đây...rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Thánh sứ này rốt 
cuộc là để làm gì? Con nghe cách nói của Đa Cát, hình như Thánh sứ có quan hệ trực tiếp với 
Bạc Ba La thần miếu thì phải? " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Ừm, Thánh sứ hình như là người có thể đi thẳng đến Bạc ba La thân 
miếu, hoặc là người có thể nảy sinh một mối liên hệ gì đó với Bạc Ba La thần miếu, còn những 
người khác thì đều không có tư cách này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù không có 
thôn Công Bố xác nhận thân phận Thánh sứ của Cường Ba thiếu gia, thì chẳng phải là chúng ta 
cũng nghĩ như vậu hay sao, trong cơ thể của Cường Ba thiếu gia, chẳng phải đang chảy dòng 
máu cao quý thần thánh đó hay sao? " Ông hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm xa thẳm, một 
chút ưu tư thấp thoáng hiện lên vâng trán, thâm nhủ: "Nhưng mà sức khỏe của Cường Ba thiếu 
gia cũng khiến người ta thật hết sức lo lắng, lần sơ suất này...thật không biết phải ăn nói với 
Trưởng lão hội thế nào..." 


Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu tâm tư của lạt ma Ä La, liền truụ vấn: "A la đại nhân, con 
muốn biết, sức khỏe của Cường Ba thiếu gia, rốt cuộc...” 


Lạt ma Á La lắc đầu nói: "Còn nhớ chuyện ta từng nhắc nhở con không, chớ nên đánh giá thấp 
người bộ tộc Qua Ba, chớ nên coi thường vu thuật của người Tạng cổ. Lần này, Cường Ba thiếu 
gia chính là trúng phải cổ độc Đại Thanh Liên, ba vị trưởng lão đó đã chứng thực rồi. " 


Lữ Cánh Nam vội nói: "Cũng có nghĩa là lúc ấy ngâm trong nước sạch chỉ giải trừ được đau đớn 
bên ngoài, chứ không thể trừ tận gốc cổ độc? " 


Trang 696/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La gật đầu xác nhận. Lữ Cánh Nam lolắng nói: "Vậu thì sẽ ra sao? " 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không nói được, ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong khoảng thời gian 
tới đâu sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, lâu nhất cũng không quá hai ba năm, sau đó thì 
không rõ, ta còn phải thỉnh giáo Trưởng lão hội, xem các vị đại nhân ở đó có cách gì không. 
Phải rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để Cường Ba thiếu gia biết, trừ phi là chúng ta đã 
tìm được phương cách giải quyết." 


Lữ Cánh Nam không nói gì. 


Lạt ma Á La đột nhiên gần giọng: "Ở đâu có quá nhiều chuyện cần chúng ta phải làm rõ đầu 
mối, một nghìn năm chờ đợi mòn mỏi có lẽ chính là vì ngàu hôm nay đây! Con nhất định phải 
nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình, trên danh nghĩa con là chỉ huy của đội ngũ này, chúng 
ta không cho phép con phạm bất cứ sai lắm nào, đặc biệt là đối với Cường Ba thiếu gia, con 
hiểu chưa? " 


Lữ Cánh Nam cúi gầm mặt: "Con hiểu rồi." 


Lạt ma Á La thấp giọng xuống: "Đúng rồi, còn hai chuyện nữa con cần phải biết, con còn nhớ 
bài ca Đa Cát đã đọc thuộc lòng đó không? ” 


Lữ Cánh Nam đáp: "Con nhớ” 


Lạt ma Á La nói: "Đó chính là Tụng ca, ta đã xác nhận được ở chỗ ba vị trưởng lão. Thôn Công 
Bố hiện giờ chỉ còn lại mười một phần Tụng, tất cả đều tách rời độc lập, ngay cả trước kia, họ 
cũng có chừng không quá ba mươi phần Tụng đâu, nhưng những điều họ nắm giữ hẳn phải có 
một phần rất lớn có giá trị then chốt. Ta cũng đã báo thông tin này cho Trưởng lão hội, hụ vọng 
họ có thể tìm ra nguồn gốc và xuất xứ bài Tụng ca này, nếu có các kinh văn liên quan nữa, nói 
không chừng đây sẽ là một đầu mối vô cùng đắc dụng đó." 


Lữ Cánh Nam thắc mắc: "Con không hiểu, dựa theo nội dung đã dịch ra được của Cổ Cách kim 
thư thì bấu giờ cổ nhân đã cố ý phân tán các đầu mối, tại sao lại để những người trong thôn 
Công Bố này ở lại nơi đây? Lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng tới nhường này nữa? " 


"Đó chính là đáp án mà cả nghìn năm nau chúng ta vẫn đang tìm kiếm đấy." Lạt ma Á La ngẩng 
đầu lên nhìn bầu trời đêm, trầm mặc hồi lâu, rồi mới đổi giọng nói "Phải rồi, lần trước ta có nhắc 
đến mười ba người muốn đến địa cung Ahezt trộm mộ, theo tin tức Trưởng lão hội gửi đến, 
bước đầu phỏng đoán rằng đó chính là 13 Kụ sĩ Bàn Tròn, nếu Merkin và người áo xám öó..." 


"Kv sĩ Bàn Tròn? " Lữ Cánh Nam lặp lại danh từ xa lạ ấu. 


"Ừm" Lạt ma Á La nói: "13 Kụ sĩ Bàn Tròn, là tổ chức trỗi dậu nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, 
nguồn gốc thần bí nhất trong rất nhiều cơ quan, tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu khoảng 
một hai chục năm gần đây, đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất trong các kẻ địch mà Thánh 
giáo ta từng phải đụng đầu. Trước đây, trong các cuộc chiến giành giật đầu mối đề tìm kiếm 
Thánh miếu, bọn chúng là thế lực hung hăng càn quấy nhất, không chỉ đối địch với Thánh giáo 
chúng ta, mà còn không bỏ qua cho bất cứ tổ chức nào muốn dính dáng đến Thánh miếu. 
Nhưng mấy năm gần đây, đột nhiên tổ chức nàu ẩn hình giấu tích, tin đồn thì có đủ loại, đoán 
chừng là do chúng tổn thất nặng nẻ trong địa cung của ngườu Mava, không thể nào gượng dậu 
được nữa. 


Trang 697/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nghi hoặc nói: “Tại sao con không hề biết chuyện này nhỉ? " 


Lạt ma Á La nói: "Lúc con tiếp xúc với trận chiến đưa Thánh miếu trở vẻ, tổ chức này đã biến 
mất được một thời gian rồi, mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều lắm, tất cả những kẻ nào đã biến 
mất thì đều không cần nghĩ đến nữa. Con có biết không, số mười ba nàu ở phương Tây là biểu 
trưng cho địa ngục, 13 Ky sĩ Bàn Tròn chính là nói đến những kụ sĩ sa đọa trốn địa ngục. Mới 
đầu chúng ta cũng chỉ biết có một nhóm người tự xưng là 13 Kụ sĩ Bàn Tròn, chuyên đi trộm 
các lăng mộ thuộc hàng quốc bảo của các nước trên thế giới, không ngờ bọn chúng đúng là có 
mười ba người thật. " 


Lữ Cánh Nam trầm ngâm suy tư, 13 Kv sĩ Bàn Tròn, những kụ sĩ sa đọa trốn địa ngục, cái tên 
này mang đến cho cô dự cảm hết sức bất thường. 


Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả bị tiếng cánh quạt của máu bay trực thăng đánh thức, đổi xong 
hành trang, cả đoàn lại vội vã lên đường. Đa Cát là người có thể ra khỏi thôn Công Bố, lại có 
khả năng tìm được Cánh cửa địa ngục, đồng thời được Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La cùng 
ra sức tiến cử, anh chàng đắc ý dương dương ngồi lên máy bay trực thăng. Nhưng ánh mắt cô 
nàng giáo quan kia thì trông như vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể giơ chân đạp văng tên tiểu tử lùn 
một mầu cuồng vọng tự đại này xuống khỏi máy bav. Sau khi trực thăng cất cánh, mọi người 
mới trông thấy một cái bóng đỏ rực ở tít đằng xa chạy theo máy bay một quãng dài nhưng cuối 
cùng vẫn không thể đuổi kịp. Các thành viên trong đội trên máy bay đều cười thầm trong bụng, 
tên nhãi Đa Cát này giả bộ không để ú, vậu mà khóe mắt lại cứ liếc về phía sau. 


Bay về phía Tây được nửa tiếng đồng hồ là đến Cánh cửa Địa ngục mà Đa Cát nói đến. Xuống 
máu bay, xung quanh núi non vây bọc cây cối rậm rạp thâm u, vách đá hun hút, bên dưới là 
dòng Nhã Lỗ Tạng Bố thét gào gầm rú, nước chảy rất xiết, thế tựa như ngàn vạn thớt ngựa cùng 
tung vó lao đi. Chỉ thấy có một bình đài khá thông thoáng, xa xa núi non nhấp nhô, trùng trùng 
điệp điệp, kéo dài liên miên không dứt. Gần đó là vực sâu, xung quan toàn vách núi, một dòng 
sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thung sâu u tĩnh, nếu có thêm một gian nhà cỏ thì tưởng 
chừng như nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời cho bậc ấn sĩ chốn thâm sơn. 


Dòng sông như một đường lạch trời rạch phá núi xanh; sông dài tuôn chảy, tựa một con rắn bạc 
hau một dải lụa trắng quấn quanh khối ngọc bích. Mấy ngọn thác dạng bậc thang lao thẳng 
xuống từ chín tầng trời cao, bắn tóe ra những quầng hơi nước mịt mùng, lại như hoa bay tơi tả 
trong đêm tuyết, sương mù vẩn vít mờ mờ, tiếng vang vắng tới mây xanh, tựa rồng ngâm hồ hú, 
như chim kêu vượn hót. Hơi ẩm bốc lên, ập vào mát rượi, thêm nữa lại có mặt trời rực rỡ, ánh 
lên giữa thác nước những quảng sáng bảy màu, từng cây cầu vồng bắc qua dải nước biêc giữa 
những ngọn linh sơn. Đếm dần từ dưới lên trên, tổng cộng có năm đạo cầu vồng, ánh sáng mê 
lụ huyền ảo, hòa cùng ảo ảnh do hơi nước mù mịt tạo ra, cảnh tượng tựa hồ như chốn tiên cảnh 
vậu. Ở tầng mây bay thác đổ trên cùng, cầu vồng khúc khủvu, không ngờ lại đã hình thành một 
vòng ánh sáng lấp lánh, hệt như Phật quang, khiến người ta sinh niềm kính ngưỡng từ tận đáu 
tim, dấy lên cảm xúc bồi hồi rung động. 


Mọi người đều không kìm nén nổi cảm giác xúc động sâu sắc, lạt ma Á La thậm chí còn nước 
mắt lưng tròng. Quang cảnh này, là biết bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa(1) mà thành, phải mất 
mấy ngàn năm mới có được. Nhạc Dương, Trương Lập thì bừng bừng phẫn nộ, cảnh tượng 
nhường này mà lại bị gọi là Cánh cửa Địa ngục, thế thì chẳng phải là ảnh hưởng đến cả phong 


Trang 698/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảnh tuyệt trần nơi đâu hay không! 


Trương Lập đưa mắt quan sát bốn phía xung quan, không tin tưởng hỏi lại: "Đa Cát, chỗ nàu 
đúng là Cánh cửa địa ngục đấy chứ? Có giống đâu." Đa Cát gật đầu chắc như đinh đóng cột. 
Nhưng nơi đây đến cả một chút dấu vết nhân tạo cũng không hề có, hoàn toàn là cảnh sắc tự 
nhiên, xung quan chỉ có núi, có nước, có cây, đừng nói là cửa, mà đến cả một thứ giống cái cửa 
cũng chẳng có luôn. Theo như Đa Cát nói, nơi nàu không hể có một ký hiệu nhân tạo nào, phải 
hoàn toàn dựa vào kú ức về hình thể núi non cây cối xung quan thì mới có một nơi thế này ở 
đâu. Nói như vậy đúng là có cảm giác hết sức bí mật thật, một nơi mãi mãi chỉ tồn tại trong kú 
ức của mấy con người, thế nhưng ở đây một là không có cửa, hai là không có lối thông, hỏi Đa 
Cát thì anh ta cũng chẳng biết gì, chỉ biết nơi nàu chính là Cánh cửa Địa ngục trong truyền 
thuyết mà thôi. 


Nhạc Dương hỏi: "Cánh cửa Địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải xuất phát lên đường. Cửa mở ở 
chỗ nào thế? " Anh chàng chỉ xuống dòng sông cuộn chảy ầm ầm hàng trăm mét bên dưới nói, 
"Chẳng lẽ bảo chúng ta phải đi dọc theo sông Nhã Lỗ Tạng Bố này chắc? " Hai mắt Đa Cát 
sáng bừng lên nói: "À, chuyện này cũng rất có khả năng đấy. Không biết cẳng chân này của 
Thánh mẫu rốt cuộc là đuổi đến tận đâu nữa." Nhạc Dương nghe vậy liền cốc mạnh vào đầu Đa 
Cát một cú. 


Lữ Cánh Nam vẫu tay nói: "Đi thôi, xem ra ở đâu chẳng có đầu mối gì hết. Đa Cát, anh ở đâu tự 
quay về hay là để chúng tôi phái người đưa anh về? " 


Đa Cát trợn tròn mắt lên nói: "Tôi...tôi đi Tượng Hùng với mọi người." 


Lữ Cánh Nam tỏ ra khinh miệt: "Anh đi làm gì? Nơi chúng tôi sắp đi đây vô cùng nguy hiểm, đội 
ngũ này đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt cả rồi, chúng tôi không thể lo cho sự 
an toàn của anh được, mà anh lại còn làm chậm tiến độ tiến lên của chúng tôi nữa.” 


Gương mặt Đa Cát đỏ bừng lên, trong thôn còn chưa có người nào dám nói với anh ta những lời 
ấu, anh chàng uất ức kêu lên: "Tôi, tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn Công Bố, tôi sẽ không 
làm liên lụu mọi người đâu! Hơn nữa...hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa! " 


Lữ Cánh Nam nhìn Đa Cát như thể nhìn một chú bé, mỉm cười nói: "Anh có thể giúp chúng tôi 
làm gì chứ? ” 

Đa Cát nói: "Tôi...tôi...có thể dẫn mọi người tìm đến lối vào Đảo Huyền Không tự." Lữ Cánh 
Nam lắc đầu: "Chúng tôi có bản đồ rồi” 

Đa Cát nói: "Tôi, tôi biết các cơ quan bẫu rập mà người xưa đã bố trí, tôi có thế phá giải chúng 
nữa." Lữ Cánh Nam vẫn lắc đầu: "Về mặt này thì chúng tôi đều là chuyên gia, không cần anh 
giúp đỡ. " 

Đa Cát nói: "Tôi, tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến Thánh địa, toàn là những chuyện 
chỉ có Trưởng lão thôn Công Bố chúng tôi chúng tôi mới biết thôi." 


Lữ Cánh Nam liếc mắt nhìn Đa Cát, đến khi trán chàng lùn túa mồ hôi ra, cô mới nói: "Thế này 
đi, để chứng minh anh không phải là cục nợ gây liên lụuy cho chúng tôi, hãy chọn bất cứ người 
nào trong những người ở đây, nếu anh thắng được, tôi sẽ cho anh đi cùng." 


Trang 699/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhìn anh chàng Đa Cát cao chưa đến mét rưỡi, Trác Mộc Cường Ba thầm lắc đầu, đoạn ngoảnh 
sang nhìn Đường Mẫn, thẩm nhủ: "Nếu chọn Mẫn Mẫn thì may ra còn có cơ hội giành chiến 
thắng." 


Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của Đa Cát không cho phép anh ta lựa chọn một đối thủ nữ giới. 
ngoại trừ Thánh sứ Trác Mộc Cường ba, Đa Cát quét ánh mắt qua người từng đội viên đã được 
huấn luyện đặc biệt, chỉ tay vào Ba Tang nói: "Vậy thì chọn anh Ba Tang đi " 


Giải nghĩa: Hồng hóa: Theo thư tịch của Phật giáo Tây Tạng ghi chép, hồng hóa là hiện tượng 
cao tăng đắc đạo khi viên tịch thân thể không ngừng thu nhỏ lại trong nháy mắt hoặc vài ngày, 
cuối cùng tan biến, hóa thành đạo cầu vồng. Tương truyền, những tu sĩ phái Ninh Mã cổ tu 
luuện đến mức đại viên mãn thì sẽ hồng hóa 


Cùng thời điểm ấy, trong đại sảnh của thôn Công Bố, vị trưởng lão có vầng trán rộng lên tiếng 
hỏi: "Đi rồi à? " Na Thâm gật đầu: "Vâng, bọn họ ngồi lên con chim sắt, bay đi rồi." 


Trưởng lão nghe xong gật đầu vẫy tay ra hiệu cho na Thâm có thể lui đi, đồng thời ngỏanh sang 
nhìn vị trưởng lão mi dài, tựa hồ như đang hỏi ý. Trưởng lão mi dài nói: "Vị Thánh sứ đầu tiên 
đã ởi rồi, vị Thánh sứ thứ hai cũng đi rồi, vòng Luân hồi đã khởi động, những người còn sót lại 
trên mảnh đất này cũng phải theo vết chân của các vị tiền bối, đi tìm nơi Thánh địa ấu. Chung 
quy thì vẫn là số mệnh, chung quụ thì vẫn là số mệnh! ” 


Vị trưởng lão mũi sư tử hỏi: "Vậy còn vị Thánh sứ thứ ba? Vị thánh sứ đại nhân thứ ba có còn 
đến chỗ chúng ta nữa hay không? " 


Trưởng lão mi dài lắc đầu: "Không có nữa đâu. Vị Thánh sứ đầu tiên đã mang chìa khóa ởi, vị 
Thánh sứ thứ hai đã mang Hồng thạch đi, Cánh cửa sinh mệnh đã đóng lại, không còn thứ mà 
các vị Thánh sứ cần nữa rồi, vị Thánh sứ thứ ba sẽ không đến đâu. Có điều, lần này Nam 
phương Ngoại Kim Cương viện của chúng ta có thể bắt liên lạc được với Bắc phương Ngoại Kim 
Cương viên, thì cũng coi như không uống công cau đăng khổ sở ở chốn không người này suốt 
một nghìn năm, rồi sẽ đến một ngày, Mạn Đà La sẽ trùng hiện lên ánh sáng chói ngời." 


Vị trưởng lão trán rộng nói: "Tôi có linh cảm rất mãnh liệt, hai vị Thánh sứ lần nàu khác hẳn với 
những vị trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ tìm được Thần miếu cuối cùng, đại thần Ma He Thủ La 
ở trên trời cao quan sát, nhất định sẽ phù hộ cho họ.” 


Trưởng lão mũi sư tử lo lắng nói: "Nhưng trong các ghi chép để lại, trong thần miếu cuối cùng 
ngoài giáo lú của chúng ta ra còn có lời nguyên đáng sợ đó nữa, nếu lỡ bất cẩn...hậu quả sẽ khó 
mà tưởng tượng nổi." 


Vị trưởng lão trán rộng thấp giọng ngâm nga: "Một khi để máu tanh vấuy bẩn bậc thang Thánh 
miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thả mọi nơi. Tất cả thành 
thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống như sài lang an cư bên dưới 
Thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, lòai hoa chết chóc nở 
khắp mặt đất mênh mông..." Không sai, trong số sách nghìn năm trước của thôn làng chúng ta 
có ghi lại như vậu, nhưng chúng ta phải tin rằng các Thánh sứ có đủ năng lực để giáng phục tất 
thảy mọi điều tà ác trên đời: 


Vị trưởng lạo mũi sư tử bất an thở dài: "Nhưng mà các vị Thánh sứ đại nhân đều đã quên đi thân 


Trang 700/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phận của mình, vả lại còn cổ độc trên người vị Thánh sứ thứ hai nữa...Nhiều nhất chỉ còn sống 
được hai năm nữa thôi." 

Vị trưởng lão mi dài nói: "Cát Tường Thiên Mẫu, Đại Cát Tường Thiên mẫu, Lục Độ Mẫu(1), các 
vị ấu đều sẽ chiếu cố lo lắng đến người gánh vác sứ mệnh, đâu không phải chuyện mà chúng ta 
có thể lo lắng được." 


Chú giải: Cát Tường Thiên Mẫu, Đại Cát Tường Thiên Mẫu còn gọi là Đại Cát Tường Thiên Nữ, 
Thiện nữ, là vị nữ thần hộ pháp trong Phật giáo Tây Tạng, thần bảo vệ cho thành Lhasa và Đạt 
Lai Lạt Ma, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong Mật tông Tây Tạng. 


Lục Độ Mẫu: Một trong hai mươi mốt hóa thân của Quan Thế m Bồ Tái. 
Trong khe sâu không nhìn thấy ánh mặt trời dưới lòng đất... 


"Hừm, làm được lắm, Lôi Ba." Merkin tán thưởng. Trừ một sợi bị bắn chệch, năm sợi thừng đã 
được bắn hết sức chuẩn xác từ bờ bên này sang vách đá đối diện, khoảng cách không gian hơn 
hai trăm mét đã được nối liền. 


Hai mắt Lôi Ba nheo lại thành một khe hở hẹp, cười cười nói: "Ông chủ quá khen rồi." 


Sau khi trải quan đợt huấn luyện quân sự của Merkin, quan hệ của cả đám người này và hắn đã 
không chỉ là giữa chủ thuê và người làm thuê nữa, mà hầu hết là những thành viên đã được huấn 
luyện đều nảy sinh thêm cảm giác kính sợ đối với Merkin, khiến bọn chúng không dám phản 
kháng hắn. 


Merkin ngoảnh lại nhìn Tây Mễ, thấy tên này đang lạnh lùng quan sát, cặp mắt tam giác thoáng 
lộ một tia nhìn khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Y hiểu rất rõ mục đích của Merkin, 
nhưng đối phương lại nắm trong tay quân bài chốt khiến y không thể nào mở miệng được. 


Soares nói: "Để tôi qua xem trước thế nào, nói không chừng còn có cơ quan cạm bẫu." Nói 
đoạn, y đã bám dây thừng biến mất trong bóng tối mịt mùng. 


Mười phút sau, không thấy hồi âm, bọn Merkin đứng bên bờ khe vực sốt ruột chờ đợi. Lại thêm 
mười phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu gì, Merkin không kìm được nữa, giật lấu bộ đàm 
nói: "Soaresl Soaresl Anh nghe thấu gì không? Có phải đã đến rồi chưa? Soares..." 


Lát sau, một quả pháo sáng bắn vọt lên bầu không đen kịt, chứng tỏ Soares đã sang bờ bên kia 
an toàn, sau đó là tiếng rẹt rẹt khi Soares mở máy bộ đàm: "Mau qua đây mà xem, bọn người 
phương Đông này biết phép thuật... Trời đất ơi, anh không biết được đâu...hùng vĩ quái ” 


Hết quả pháo sáng này lại đến quả pháo sáng khác từ từ bay lên, Merkin đang bám ở đoạn giữa 
sợi dâu thừng biết đây là do Soares đang quan sát toàn bộ Đảo Huyền Không tự bắn lên. Y hơi 
ngắng đầu, liền trông thấy một kiến trúc dạng Phật tháp cao khoảng chín tầng nhưng được xây 
lộn ngược. Cả tòa Phật tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, trông như núi Tiên trong 
Đạo giáo truyền thống của Trung Quốc vậy. Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu Merkin 
là...không thể tin nổi, đây là ảo giác. Kiến trúc lớn như thế, sao có thể treo ngược trên không 
trung được! 


Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, Merkin lại nhìn thấy rõ ràng, thì ra không chỉ có một tòa, mà 


Trang 701/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là vô số những tòa tháp bảy tầng, mười hai tầng, lớn nhỏ lộn ngược tựa nh những ngọn núi úp 
ngược trôi lơ lửng giữa không trung, trong bóng tối thâm u kia lại còn có không biết bao nhiêu 
tòa tháp náu mình nữa. Nếu như nơi này không ẩn mình trong bóng tối, lại có thêm hạc tiên 
mây trôi, thì những thứ Tiên điện, hay Lăng Tiêu bảo các (1) 


Merkin bám dây thừng bò đến chỗ Soares đứng, Soares đang ngắng đầu nhìn trong tư thái hết 
sức xuất thần. Chỗ này là phần đỉnh của một ngôi Đảo Huyền Không tự, một dạng tế đàn hình 
bát giác rộng hơn trăm mét vuông, có lan can đá vây quanh, chính giữa sừng sững một tượng 
Phật cao ba mét, xung quan tượng Phật là tám vị bồ tát, hiền giả. Dây thừng có gắn móc câu 
của bọn y bắn từ bên kia sang đều găm bào những tượng đá nàu. 


Đến bên mép lan can, cúi đầu ngó xuống, là vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Vì tầng trên 
cùng này có diện tích lớn nhất, càng xuống dưới càng thu hẹp lại, thành ra dù đứng ở tầng nào 
nhìn xuống dưới đều chỉ thấy vực sâu tối tăm, khiến người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. 


Merkin đến cạnh Soares, cất tiếng hỏi: "Bọn họ làm thế nào vậy? " 


Soares lại bắn một quả pháo sáng nữa lên, trỏ vào phần bệ của một ngôi Đảo Huyền Không tự, 
chỉ thấu trong bóng đêm có một cánh tay vươn ra, tựa như Thác Tháp Thiên Vương nâng tòa 
bảo tháp lộn ngược, chống đỡ cho ngôi chùa. Merkin lắm bẩm: "Thế này...thế này thì trái lẽ 
thường quá rồi. Phần bệ nhỏ như vậy chống đỡ cả đỉnh tháp khổng lồ nhường này, không thể 
nào giữ được thăng bằng một cách chuẩn xác, mà cũng không thể chịu nổi trọng lực, một cánh 
tau bằng đá như vậu vươn ra không trung, làm sao mà đỡ được cả một vật thể khổng lồ như thế 
này chứ? ” 


Soares lắc đầu: "Không biết. Có điều, tòa tháp ngược nàu cũng do một cánh tay bằng đá chống 
đỡ, đây là tòa tháp lộn ngược gần bờ vực bên kia nhất, những tòa tháp khác đều ở phía sau nó, 
còn bên đầu kia khe vực thì còn cách tòa tháp này ít nhất cũng phải hơn trăm mét nữa. Nói cách 
khác, chiều rộng thực sự của khe vực này chắc chắn phải trên bốn trăm mét." 


Lúc này, những người khác trong đội của bọn y cũng đã lần lượt sang đến bình đài bát giác. 
Merkin ra lệnh cho thủ hạ đốt ống cháy sáng, bình đài lập tức sáng bừng lên. Soares nói: "Phải 
tìm đường xuống dưới thôi, chúng ta phải từ mặt tháp lớn nhất này xuống đến tầng dưới đáu 
tháp, sau đó đi men theo cái rường đá khổng lỗ mà sang bờ bên kia của khe vực, nhưng ở đâu 
dường như không có đường nào đi được. Người Cổ Cách cổ đại làm sao ra vào được nhỉ? Có lẽ 
phải tìm lối ra trên thân mấy tượng Phật này thôi." Y bước đến trước mặt pho tượng Phật ở giữa, 
nhìn chằm chặp vào cái móc sắt bị oằn ra nằm trên mặt đất. Loại móc câu bắn ra bằng pháo từ 
lực này uy lực kinh người, cho dù đá hoa cương cũng có thể xuyên vào được sâu đến mấy mét, 
nhưng cái móc sắt này không ngờ lại bị oằn đi. Ánh mắt Soares dân dịch chuyển lên cao, cuối 
cùng cũng phát hiện ra một vết hằn rất nhạt trên thân pho tượng Phật, gọi Merkin lại nói: 
"Anh nhìn xem, móc câu hợp kim sắt của chúng ta lại không ghim vào nổi tượng Phật 
nàu...tượng Phật này không ngờ là hợp kim đồng. Một pho tượng lớn thế này, toàn bộ đều đúc 
bằng hợp kim đồng cả đấy. " 


Merkin lấy ra thứ vũ khí dạng búa trông như cái cuốc chim leo núi, dùng sức đập mạnh vào pho 
tượng Phật lực phản chấn khiến cánh tay hắn tê rần rần, tượng Phật không phát ra tiếng động 
nào, Merkin tặc lưỡi nói: "Đặc ruột, khá lắm." 


Soares tìm khắp một lượt trên thân tượng Phật đồng, phát hiện một cái chốt lẫu, bèn bảo tất cả 


Trang 702/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lùi lại, sau đó chuyển động cơ quan, chỉ nghe tiếng "két két" vang lên, một phiến đá ở sát mép 
đài bát giác bật tung, để lộ ra dãy bậc thang đi xuống dưới. Một thành viên khác trong đội dùng 
máy đo kiểm tra xong báo cáo chất lượng không khí bên trong cho phép con người tiến vào. 


Soares gật đầu: "Giờ có đường rồi, nhưng rốt cuộc là chúng ta phải đi tới đâu để tìm cái Pháp 
môn kia chứ hả? " 


Merkin đáp: "Tên nhỏ con ấu không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết, chúng ta chỉ 
còn cách cứ thắng đường mà tiến, nến có lối rẽ thì tách ra tìm kiếm thôi." 

Soares châm chích: "Anh là vị Thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất, cánh cửa của Bạc Ba 
La chỉ có mình anh mở ra được mà thôi. " 


Merkin giận giữ đáp: "Tôi đã bảo đừng bao giờ nhắc lại lời của ba lão già điên ấy nữal " Nói 
đoạn, y xoay người lại dặn dò đám thủ hạ, "Chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm 
bản đồ trước đây của chúng ta, chúng mày nhớ cả rồi chứ. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới đó, 
nhớ cho kỹ, cứ hai mươi mét lại đết một ống pháo sáng." Dứt lời, hắn quay lại bảo Soares, "Mở 
đường ởi, cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào." 


Ä 1t 


Soares gật đầu: "Không vấn đề." Y rút ra một cái hộp nhỏ, bên trong không ngờ lại có một con 
bồ câu trắng, nhưng phần đầu của con chim này đã bị người ta dùng thủ thuật gắn lên một cái 
máy nhỏ như hộp diêm. Soares thả con bồ câu trắng xuống phía trước lối vào, lấy ra một bộ 
điều khiển nhỏ như chiếc điện thoại di động, đèn xanh ở cái hộp diêm trên đầu con bồ câu sáng 
lóe lên, trên màn hình điện thoại di động của Soares liền xuất hiện hình ảnh, dưới sự điều khiển 
của ụ, con bồ câu đập cánh bay thẳng vào trong ngọn Phật tháp đảo ngược. 


Tình hình bên trong được truyền ra một cách rõ nét trên màn hình điện thoại di động của 
Soares, chỉ thấy bên trong tòa Phật tháp này là một không gian chỉnh thể, không có phân tầng, 
cầu thang vòng quanh tường Phật tháp theo hình xoáy trôn ốc đi xuống dưới đến tận bệ tháp, 
chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn, xem ra chính cột trụ nàu chống đỡ cho cả tòa Phật tháp, 
vì sử dụng kỹ thuật dạ quang nên hình ảnh hiện lên màn hình toàn một màu xanh lét, không 
nhìn rõ được những nội dung khác. Soares nói: "có thể đi xuống, xem ra không có vấn đề gì 
hết, kỳ lạ thật, không ngờ lại là một tòa tháp rỗng, sao lại xâu những công trình kiến trúc thế 
nàu nhỉ? " 


Đoàn người đi theo hàng một tiến vào, bồ càu trắng bay trước mở đường, người đi đầu phụ trách 
đốt ống phát sáng. Những bậc thang xây trên vách tường tòa Phật tháp lộn ngược sử dụng công 
nghệ tương tự công nghệ sạn đạo (1), đục mắt trên tường đá vào, hoặc từ lúc xây tháp đã để lại 
hốc trống, rồi cắm vào các thanh xà đá, kế đó nghép ván gỗ này cũng không biết là dùng chất 
liệu gì mà cả ngàn năm rồi vẫn chưa mục nát, khi đi hết một vòng thang, có thể nhìn thấy các xà 
đá trên đỉnh đầu đều có rất nhiều hình khắc trang trí. Đó là hình tượng Phi Thiên Dạ Xoa và các 
lọai tiểu quỷ, như thể chúng đang ở trên đầu dõi theo quan sát người đi bên dưới. Trên vách 
tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo, một phần đã bong tróc nham nhở, 
cả Merkin và Soares đều không thể đoán được hàm nghĩa của chúng. Một đoạn sạn đạo có lan 
can bằng gỗ, đi bên trên cảm giác rất an toàn, có điều trên lan can gỗ ấy còn có rất nhiều vòng 
sắt, có những vòng còn treo cả một sợi xích sắt gỉ đến không còn hình dạng gì nữa, khẽ chạm 
vào một cái là liền kêu lên "đinh đang đỉnh đang". Bên trên cột trụ lớn ở giữa đường như có rất 
nhiều thứ, nhưng hiểm nỗi khoảng cách quá xa, nên từ lúc xuống đến giờ vẫn không thể nhìn 


Trang 703/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cho rõ được. Soares đoàn là hình khắc tượng Phật, còn Merkin thì cho rằng đấy là cơ quan bẫu 
rập gì đó. 


Soares nhìn tòa tháp tro ngược hết sức phân vân, tại sao phải xây kiểu như thế? Hơn nữa lại 
còn rỗng ở bên trong. Nhưng cả người nghiên cứu rất sâu về Tâu Tạng như Merkin cũng không 
biết gì về vấn đề nàu. 


Mãi đến khi cả bọn đi được nửa đường thì mời nhìn rõ, bên trên cột trụ khổng lô ở giữa ấy chi 
chít vết gỉ màu xanh lét, còn có những chỗ không bị gỉ lại ánh lên sắc tựa vàng kim. Soares kinh 
hãi thốt lên: "Là trụ đồng, hợp kim đồng có pha thêm kim loại khác nữa, cột trụ đường kính 
năm mét, cao hơn trăm mét nàu không ngờ lại là trụ bằng đồng! Chẳng trách nó có thể chống 
đỡ được cả tòa tháp lộn ngược, cái bọn người ấy, cái bọn người ấu, họ lấy đâu ra mà nhiều đồng 
thế nhỉ, trời ơi! ” 


Còn Merkin lại chú ý đến vô số vòng lớn trên thân trụ đồng, nhìn có vẻ như hợp kim sắt hoặc là 
kim koại gì đấu khác, nhiều vòng còn lủng lắng thêm những sợi xích sắt gỉ hoen gì hoét ra, có vẻ 
giống hệt những vòng sắt xích sắt ở lan can gỗ bên cạnh bọn y. Merkin nuốt một ngụm nước 
bọt: "Tôi...tôi nghĩ...tôi nghĩ là tôi biết những tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi." 


Soares hỏi ngay: "Dùng để làm gì? " 


Merkin nói: "Có thấu những vòng sắt trên trụ đồng kia không? Chúng được bố trí thẳng hàng với 
những vòng sắt ở lan can bên này của chúng ta, sau đó gắn xích sắt vào. Một nghìn năm trước 
đâu, trong tòa tháp lộn ngược này hẳn là phải có vô số sợi xích sắt như thế vắt ngang trên 
không>” 


Soares hỏi: "Làm thế để làm gì? " 
Merkin run giọng đáp: “Tu luyện." 
Soares không hiểu bèn hỏi lại: "Tu luyện? " 


Merkin gật đầu: "Tôi từng nghe nói Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất. Đó không 
phải là Phật giáo đích truyền, cũng không thuần úy là Bản giáo cổ, mà là một thứ tôn giáo tiếp 
nạp Phật giáo Mật Tông, đồng thời cũng bao dung cả giáo lú Bản giáo cổ đại. Bọn họ để ra 
khẩu hiệu "Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật". Cũng không rõ bắt đầu từ đời nào, các 
giáo đồ của tôn giáo này biết được một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Bọn họ có thể 
tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết chất dịch, thậm chí là bất cứ cơ quan nào liên quan 
đế sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Tôi tin rằng anh cũng từng nghe qua khá nhiều những 
chuyện như thế, chẳng hạn như vị đại sư Yoga nào đấy bị chôn dưới đất, chỉ dùng một cái ống 
để hít thở, hai tháng sau đào lên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh; hay bậc kỳ nhân nào đó tự xưng cả 
đời không tiểu tiện lấy một lần; ngoài ra còn có rất nhiều tin bên lề tương tự như vậy nữa, thực 
ra đó chỉ là một số phương thức đặc thù đó mà thôi. Tôn giáo này chính là Mật tông mà trước 
đây tôi từng nhắc với anh! Giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là Mật giáo đồ! Đây vốn là một tôn 
giáo không biết ra đời vào thời điểm nào, cũng đã biến mất trong một giai đoạn nào đó của lịch 
sử, nhưng trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra không phải tôn giáo này đã 
hoàn toàn tuyệt diệt, mà giáo đồ của nó đã như nước chảy lan nhập vào các tôn giáo khác ở Tây 
Tạng và các khu vực xung quan như Phật giao, Bản giáo, phải Yoga, Tạng Mật, Đường Mật, Ấn 
Mật, Nhật Bản Mật (1), đâu đâu cũng có người của bọn họ." 


Trang 704/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares nhìn cột trụ đồng khổng lỏ hỏi: "Vậy những sợi xích sắt kia chính là để bọn họ dùng tu 
luyện à? ” 


Merkin đột nhiên kêu lên: "Tôi đúng là ngu thật! Bắt đầu từ huyết trì, bắt đầu từ lúc chúng ta 
nhìn thấy cái huyết trì ở Cánh cửa sinh mệnh tại Mặc Thoát, tôi đã phải nghĩ ra rồi mới đúng, từ 
đầu đến giờ chúng ta vẫn đang điều tra về cái tôn giáo đáng sợ không hiểu vì nguyên nhân gì mà 
đã đột nhiên biến mất trong lịch sử ấy. Những tượng Phật ở Cánh cửa sinh mệnh, những cơ 
quan bẫy rập và cả tượng Thiên thủ cơ quan Phật ở Cổ Cách kia nữa, tất cả đều là sản phẩm 
của tôn giáo đáng sợ đó. Nói như vậy, chắc chắn là có quan hệ trực tiếp với nhau. Không hiểu là 
sự kiện tôn giáo này đột nhiên biến mất trong lịch sử có liên quan gì với Bạc Ba La hay không 
nữa. ` 


Soares lại hỏi: "Thế những sợi xích sắt này thì dùng để tu luyện gì vậy? " 


Merkin lắc đầu: "Tôi cũng không rõ nữa, có đieùe những sợi xích nàu chắc chắn là để tu luyện 
một loại công pháp gần như là đi trên dây thép ấy. Lúc tìm hieủe tôi từng nghe nói rằng, trong 
Mật tông có rất nhiều loại phương pháp tu luyện cổ quái mà chúng ta không thể nào lú giải nổi, 
trong đó có một loại tu luyện là ăn uống ngủ hay bài tiết tất cả đều chỉ trên một sợi dâu thép 
nhỏ như đầu ngón tay. Tương truyền người tu luyện phải ở trên dây thép mấy ngày liền, những 
sợi dâu thông thường đều cách mặt đất cả hơn trăm mét hoặc bên dưới toàn là lưỡi đao nhọn, 
tóm lại hễ rơi xuống thì chỉ có một con đường chết." Merkin chỉ vào trụ đồng nói tiếp: "Anh 
nhìn mà xem, từ phần giữa này trở xuống không còn vòng sắt nữa, cách dưới bệ ít nhất cũng 
phải năm mươi mét, tự độ cao này rơi xuống chết là cái chắc." 


Soares lầm bẩm nói: "Đây là tôn giáo quái gì vậu, huấn luyện còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó 
nữa. ` 


Merkin nói: "Cứ vừa đi vừa xem thôi, không biết phía trước còn gì nữa đâu." 


Chú Thích 


Tran 


Sạn đạo: Là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp bên sườn núi đá, dùng để đi quan các vùng núi non hiểm trở 


Tạng Mật, Đường Mật, Ấn Mật, Nhật Bản Mật: các nhánh của Phật giáo Đại Thừa tại Tâu Tạng 
(hay còn gọi là Tạng truyền Phật giáo), nước Đại Đường (Trung Quốc cổ đại), Ấn độ và Nhật 
Bản. 


TRUYỀN THUYẾT VỀ NÚI THẦN 


Trực thăng bay qua dãy núi Cương Để Tư và núi Đường Cổ Lạp, đổi máu bay ở Lhasa rồi bau 
thẳng đến Cổ Cách. Theo yêu cầu của Lữ Cánh Nam, trên máy bay đã chuẩn bị mới chín bộ vũ 
khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn 
pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thừng...Nhưng anh chàng lùn rõ ràng là hứng thú 
với con chim sắt biết bay nàu hơn nhiều, ngồi trên trực thăng mà không lúc nào chịu yên. Anh 
ta đã không còn cảm giác mất tự nhiên lúc mới lên máy bay lần đầu tiên nữa, cứ hết nhìn cái nọ 
lại sờ cái kia, cũng có lúc những hành động kỳ quái của anh ta khiến cho mọi người bật cười, 


Trang 705/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất là những lúc Đa Cát nhìn qua cửa ổ xuống bên dưới - đối với anh ta, đây nhất định là một 
chuyện không thể nào tin nổi. 


Lúc trực thăng bay qua huyện Phổ Lan, Đa Cát đột nhiên chỉ ra ngoài cửa số kêu toáng lên: "Đó 
là núi gì thế? Đó là núi gì thế? " 


Bên ngoài cửa số khoang máy bay, ở phía xa xa, giữa dải núi dài nhấp nhô, một ngọn núi tuyết 
hiện lên sừng sững, nổi bật trắng tóat một màu, tựa như ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc, toát 
lên một vẻ hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi xung quanh, thánh khiết, tĩnh lặng, trang 
nghiêm. Ngọn núi khoan thai quan sát mỗi một con người đi qua nó, nói với ngàn vạn chúng 
sinh bằng phương thức duy chỉ nó mới có, và từ trăm vạn năm nay, nó vẫn tĩnh lặngdõi nhìn 
phong vân biến ảo, đầu chuyển tinh dời như thế. Vâng dương chênh chếch chiếu trên những 
góc cạnh khắc tạc tinh xắp lại càng phủ lên tòa tạo vật của thế giới tự nhiên nàu một sắc màu 
hoa lệ tuyệt trần, dù cho cách xa bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng vẫn cảm nhận được mê 
lực độc đáo toát lên từ ngọn núi. 


Ngoài Đa Cát hay kêu toáng lên ra, những người còn lại trên máy bay chìm đắm vào tĩnh lặng. 
Mặc dù tín ngưỡng của mỗi người không giống nhau, nhưng ngắm nhìn ngọn núi phía xa đó. 
Trong lòng ai nấy đều dâng lên cùng một cảm xúc. Trước sự thần kỳ của tự nhiên vĩ đại, cơ hồ 
có một thứ sức mạnh khiến người ta vứt bỏ hết mọi dục niệm trong đầu, quên đi hết thảu công 
danh, linh hồn thoáng bỗng bình vên tĩnh lặng, phảng phất như được một lần rửa tội. trước sức 
mạnh thần thánh đó, cho dù chỉ một chút âm thanh, cũng sẽ phá hoại cả bầu trời không khí 
trong lành tinh khiết mà cao nhã ấu. 


Giải lát sau, thấu Đa Cát vẫn còn hỏi mãi, Nhạc Dương mới lên tiếng: "Đó là núi Cương Để Tư, 
trong làng các anh hẳn phải có truyền thuyết về nó chứ chỉ? " 


" Núi Cương Để Tư? " Đa Cát gắng sức suy nghĩ, rồi lắc đầu, "Không có đâu, nhưng chắc chắn 
đấy là một ngọn núi thần, giống như núi Thiên Mâu ấy." 


"Không phải chứ, núi Cương Để Tư nổi tiếng thế cơ mà, sao các anh ở đó lại không biết? Đỉnh 
Cương Nhân Ba Tê, hồ Mã bàng Ung Thác, anh chưa nghe qua bao giờ hả? ” 


Đa Cát lắc đầu: "Ngọn núi thần này, xem ra còn thanh khiết thiêng liêng hơn cả đỉnh Thiên Mâu 
nữa, có phải là núi thần không? Nhất định là núi thần đúng không? " 


Nhạc Dương nói: "Không chỉ là núi thần thôi, mà còn là ngọn núi thần thánh nhất nữa đó." 


"Được rồi." Lạt ma Á La lên tiếng dừng cuộc đối thoại của hai người lại, nói ngắn gọn với Đa 
Cát, "Đó chính là Cửu Trùng Vạn tự sơn! ” 


"A" Đa Cát lập tức tắc lời, khóe miệng run run, nước mắt đột nhiên trào ra từng giọt lớn lã chả 
tuôn rơi, ngây ngây ngần ngẩn lầm bẩm mấy câu, "Đó...đó..chính là Cửu Trùng Vạn Tự sơn? 
Nơi ở của thần? Thật không vậy? Đại, đại pháp sư? Đa Cát tôi lại có thể nhìn thấu Cửu Trùng 
Vạn Tự sơn hay sao? " Đoạn anh ta liền hướng về phía núi thần mà dập đầu bái lạu. 


"Cửu Trùng Vạn Tự sơn? " Nhạc Dương lục tìm trong ký ức một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra đó là 
cách gọi đỉnh Cương Nhân Ba Tềể của người Tượng Hùng. Ngọn núi thần này được vô số tôn 
giáo, phái hệ công nhận là núi thần đứng đầu trong các ngọn núi thân: trong Bản giáo, nó là 
trung tâm của thế giới, trong Phật giáo nó là trung tâm của vũ trụ, là nơi giải thoát của người 


Trang 706/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sáng lập ra đạo daina(1), cũng là thiên đường của vị thần chí cao vô thượng trong Ấn độ giáo, 
Shiva. Đỉnh núi chính Cương Nhân Ba Tẻ chính là vương miện của quốc vương, quanh năm 
tuyết phủ lấp lánh, đi một vòng xung quanh nó có thể tẩy rửa hết sạch mọi tội nghiệt, đi mười 
vòng thì có thể miễn chịu nỗi khổ luân hồi chốn địa ngục A Tù, đi một trăm vòng thì thăng thiên 
thành Phật. Truyền thuyết và thần tích về ngọc núi nàu nhiều như sao trên trời, tin đồ của nó rải 
khắp mọi nơi trên thế giới. Trăm nhìn năm nay, vô số tín đồ đã đi vòng quanh sườn núi này, bất 
kể là nghịch chiều hay thuận chiều kim đồng hồ, bọn họ đều thông qua nghi thức quù bái và 
ngưỡng vọng núi thần để thu về sự an ủi nơi tâm hồn. 


Ở phía Đông Nam ngọn núi thần thánh chính là hồ thản đứng đầu trong các hồ thản, hồ Mã 
bàng Ưng Thác, mỗi khi mây tan mù tạnh, ảnh phản chiếu của núi thần sẽ hiện lên trong hồ 
một cách thần kỳ, kết hợp bên nhau, núi ấu hồ ấy cũng được rất nhiều tín đồ thờ phụng, coi là 
một đôi vợ chồng. Tên của hồ thần luôn sánh vai bên cạnh núi thần, hồ Mã Bàng Ưng Thác 
chính là Tây Thiên Dao Trì trong Đại Đường Tây vực kú của Đường huyền Trang, cũng là nơi ở 
của Thiên Nga trong sử thi Ấn Độ. Thần hồ chi chủ (hồ chúa tế của các hồ thản) là cách gọi 
trong kinh Phật. Trong mắt các tín đồ, nước thánh trong hồ có thể rửa sạch ngũ độc, tham, sân, 
sỉ, sãi, đố của con người, thanh tấu mọi phiển não trong tâm, uống nước ở đây còn có thể trị 
bệnh, kéo dài tuổi thọ, còn người nào đến bái tế đi vòng quanh hồ một vòng, nhặt bất cứ thứ gì 
thuộc về cái hồ này thì đều là ân huệ của Quảng Tài long vương ban cho, ắt sẽ mang đến sự 
giàu có cả một đời. 


Nhạc Dương vẫn còn đang hồi tưởng lại, thì Đa Cát đã thực hiện xong nghỉ thức bái dài chín cái, 
quay sang hỏi lạt ma Á La: "Vậu có phải giống như trong truyền thuyết, trên Cửu Trùng Vạn Tự 
sơn có hai biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong? Còn cả thụy thú canh giữ bốn 
phương vây quanh Vạn Tự sơn nữa? 


"Hả" Người phát ra âm thanh ấy là Trác Mộc Cường Ba, thậm chí gã còn không tự chủ được mà 
nhồm đứng dậy, mắt trợn trừng trừng nhìn Đa Cát. Gã căn bản không thể ngờ rằng, thụy thú 
bảo vệ bốn phương lại xuất hiện một lần nữa, chẳng những thế lại còn liên hệ với cả núi Cương 
Để Tư. Lại còn cả biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và Cánh cửa Địa ngục mà người làng Đa 
Cát canh giữ. 


Sau khi cơn chấn động qua đi, Trác Mộc Cường Ba phát hiện Đường mã đang nhéo nhéo tau 
mình, còn những người khác thì đều nhìn chằm chằm, mới nhận ra mình đã thất thố, bèn chầm 
chậm ngồi xuống. Lại nghe lạt ma Á La nói: "Đúng vậy, biển tạo sinh mệnh và biển kết thúc 
sinh mệnh đều vẫn ở trong núi thần, thụy thú canh giữ bốn phương cũng chưa từng rời đi một 
bước, chỉ có điều...tên của chúng đã không còn như nghìn năm trước nữa rồi." 


"Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến nhỉ? " Nhạc Dương 
thay Trác Mộc Cường Ba cướp lời lên tiếng hỏi. 


Lạt ma Á La nói: "Hồ thần và một hồ khác đối xứng với nó trên núi Cương Để tư đều nổi tiếng 
cả, chắc mọi người đều biết chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có phải đại sư nói đến hồ thản Mã Bàng Ưng Thác và hổ quủ Lạp 
Ngang Thác? " 


Nhạc Dương cũng sực nhớ ra, cách hồ thân Mã Bàng Ưng Thác không xa, ước chừng một 
đường vạch, còn có một hồ nước được mệnh danh là hồ quỷ Nạp Ngang Thác. Có truyền thuyết 


Trang 707/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói hai hồ nàu vốn là một cặp vợ chồng, cũng có truyền thuyết nói hồ Nạp Ngang Thác như 
vầng nguyệt ở phương Tây, còn hồ thần Mã Bàng Ưng Thác là mặt trời ở phương Đông. Theo 
các chuyên gia khảo cứu, hai hồ này trước đâu thông nhau, về sau bị tách rời do vận động địa 
chất, nhưng cũng từng có sông đào nối liền lại, về sau mực nước thay đổi nên lòng sông đào khô 
cạn, đến ngày nay có kẽ hai đáy hồ vẫn còn thông với nhau. Điều khiến người ta không thể tin 
được là nước trong hồ thần thì trong veo, mát ngọt, còn nước hồ quở lại chát xít đắng ngắt; hồ 
thần những khi trời trong thường phản chiếu phật quang trên đỉnh thần sơn, còn hồ quỷ thì 
quanh năm mâu mù mờ mịt, mặt hồ vừa u ám vừa kỳ bí, tương truyền màu sắc nước hồ ấy cũng 
biến ảo bất định giữa ba màu xanh, đen, trắng. Ngày nay, người ta vẫn đi qua khoảng giữa hai 
hồ để tiến vào Phổ Lam. 


"Mã Bàng Ưng Thác, Nạp Ngang Thác? Đây là tên gì vậy? " Đa Cát ngược lại tỏ ra hết sức mù 
mờ đối với những cái tên tưởng chừng ai cũng biết nàu. 


Lạt ma A La nói: "Đây chính là tên ngày nay của chúng đấy, nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh 
mệnh kết thúc sớm đã bị người ta cho vào quên lãng rồi, ta nghĩ, sau này, có lẽ không còn ai 
nhớ đến nữa đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Đại sư, người có thể cho chúng tôi biết những cái tên này rốt 
cuộc là thế nào hay không? Tại sao tên mà Đa Cát nhắc đến lại khác xa tên mà chúng tôi biết 
đến thế? " 


Lạt ma Á La nói: "Cường ba thiếu gia, chắc là cậu cũng biết núi thần Cương Nhân Ba Tẻ được 
vô số tôn giáo nhận là Thánh địa tối cao của tôn giáo mình. Cuộc tranh đấu giành giật quyền 
phát hiện và chủ quyền đối với núi thần chưa bao giờ gián đoạn trong lịch sử cả, mỗi giáo phải 
đều nói rằng núi thần Cương Nhân Ba Tê là Thánh địa duy nhất của họ, đồng thời mỗi giáo phái 
đều đặt cho núi thần những cái tên khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả hồ thần và hồ quỷ. 
Trong cuộc tranh đấu ấy, kịch liệt và lợi hại nhất chính là Bản giáo nguyên thủy ở cao nguyên 
Tâu Tạng và Tạng truyền Phật giáo, tên mà ngày nay chúng ta biết, chính là do người chiến 
thắng đặt ra, còn tên mà Đa Cát nhắc đến, có lẽ là tên cổ từ thời vương triều Tượng Hùng." 


Giáo sư Phương Tân lúc này cũng lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, tương truyền Mã Bàng Ưng Thác là 
tên do giáo đồ Phật giáo đặt sau khi chiến thắng giáo đồ Bản giáo, ý nghĩa là hồ Bất Bại, trong 
tư liệu cũng có nhắc đến chuvện này." 


Lạt ma Á La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, rồi tiếp tục nói: "Mã Bàng Ưng Thác thực ra là 
tên có từ thời vương triều Thổ Phỏn, nhưng không phải là tên do các giáo đồ Phật giáo chiến 
thắng Bản giáo đặt ra đâu, còn cái tên từ thời vương triều Tượng Hùng để lại thì chính xác là đã 
bị lịch sử nhấn chìm từ lâu lắm rồi. Trong lịch sử có một quãng thời gian rất dài, các giáo đồ Bản 
giáo đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh núi thực ra để không cho phép người khác dùng 
bất cứ phương thức nào tiếp cận ngọn núi thần này. Cho đến ngày nay, núi thần mới mở rộng 
vòng tay rộng lớn của nó, tiếp nhận tín đồ với đủ loại tín ngưỡng khác nhau từ khắp nơi trên thế 
giới đến đâu. Thực ra, trong giáo phái mà tôi tu hành, ý nghĩa của núi thần và hai cái hồ lớn nàu 
là: Cửu trùng Vạn Tự Sơn tượng trưng cho luân hồi liên miên không dứt, còn hồ thần tức là nơi 
sự sống sinh ra, hồ quở là nơi sự sống chấm dứt, vạn sự vạn vật trong đại thiên thế giới đều 
không ngừng luân hồ xoay chuuển giữa sống và chế. Nếu mọi người có chút hiểu biết về tôn 
giáo thì chắc sẽ biết ý nghĩa tượng trưng này bao hàm cả lý luận về Bản giáo lẫn lý luận luân hồ 
của Phật giáo, khi mà hai bên vẫn còn chưa phân cao thấp rõ rệt." 


Trang 708/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngoài miệng nói vậu nhưng trong lòng lạt ma Á La lại đang thảm gào thét: "Hô Bất Bại, đó là 
cái tên vương triều Thổ Phỏn đặt để kủ niệm Đạo quân Ảnh sáng! Quên rồi, thế nhân này đều 
quên hết cả rồi! " 


"Ô" Trương Lập nói, "biển nơi sự sống sinh ra, không phải rất giống với cách nói hiện đại hay 
sao? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Chúng ta không biết tư tưởng triết học của cổ nhân thế nào, 
nhưng ở Tây Tạng đúng là có rất nhiều cách nói cực kỳ ăn khớp với khoa học hiện đại ngày naụ, 
chẳng hạn như nói người từ khỉ tiến hóa mà thành, dãu Himalawa từng là đại dương, sự sống bắt 
nguồn từ biển..." 


Nhạc Dương đột nhiên nói: "Vậy thụy thú canh giữ bốn phương đó, liệu có phải chính là... 


Lạt ma Á La gật đâu đáp: "Đỉnh Cương Nhân Ba Tẻ còn một tên khác, gọi là chúa tế của mọi 
dòng nước, là nơi bắt nguồn của bốn con sông thánh có tên lần lượt được đặt tên theo bồn loài 
động vật. " 


Trác Mộc Cường Ba thấp giọng nói: "Sông Sư Tuyền, sông Tượng Tuyền, sông Mã Tuyền, sông 
Khổng Tước...Đâu...đâu chính là thụu thú canh giữ bốn phương ư? " 


Lạt ma Á La điểm tĩnh nói: "Không giống như mọi người nghĩ cho lắm, thực ra bốn cái tên nàu 
cũng như tên mã Bàng Ưng Thác vậy, đều là tên do người chiến thắng đặt ra, bọn họ giữ lại 
cách đặt tên trước đó, nhưng lại không biết ý nghĩa bên trong những cái tên ấu. Thời Vương 
triểêu Thổ Phồn trị vì, tên bốn dòng sông này dịch nghĩa nguyên bản phảo là từ miệng sư tử chảu 
ra", "từ miệng voi chảy ra..."Người ta không biết tại sao lại đặt tên như vậy, liền cho rằng những 
nơi ấy rất giống với mấy loài động vật này. Nếu có cơ hội đến tận nơi xem, mọi người sẽ thấu 
thực ra rất khó tìm ra mối liên hệ giữa tên gọi với các địa phương đó. Nếu dựa theo một số ghi 
chép còn sót lại của giáo phái chúng tôi, trong lịch sử từng xuất hiện cách đặt tên thế này, Nanh 
sói bảo vệ phương Tây Bắc, Vuốt đại bàng uy chấn phương Tây Nam, thân thể của voi lớn và 
Sừng bò Yak lần lượt ở phương Đông Bắc và Đông Nam. Hơn nữa, bốn cái tên nàu vốn cũng 
không phải để chỉ bốn mặt của đỉnh Cương Nhân Ba Tẻ, tượng trưng cho bốn loại sức mạnh và 
bốn nguyên tố lớn mà đời người phải có. Sói tượng trưng cho sức sống, voi tượng trưng cho thân 
thể, bò Yak tượng trưng cho sự phồn vinh, đại kim bằng tượng trưng cho linh hồn. Đồng thời, 
bốn loài động vật này cũng chính là tứ đại thụy thú bảo vệ bốn phương.” 


"Không giống lời kể của các vị trưởng lão thôn Công Bố lắm. "Trác Mộc Cường Ba nói. 
Lạt ma Á La đưa mắt nhìn Đa Cát hỏi: "Ở chỗ các cậu người ta nói như thế nào? " 


Đa Cát nói: "Ưm, lẽ ra là tiếng gầm cuả sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mãnh hổ, mắt của 
đại bàng, sừng của bò Yak mới đúng.” 


Lạt ma Á La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba: "Có cách nói ấy, là do cùng với dòng thời gian 
thay đổi, thế giới trong lòng cổ nhân cũng nảy sinh biến đổi. Tứ phương thụy thú mà tôi nói có 
lẽ là của thời kỳ Phật giáo mới lên cao nguyên Thanh Tạng này, khi ấy vương triều Tượng Hùng 
sắp diệt vong nhưng cũng chưa hoàn toàn diệt vong. Người Tượng Hùng coi Cửu Trùng Vạn Tự 
sơn là trung tâm thế giới, thụy thú bảo vệ tứ phương của họ chính là sói, voi, đại bàng và bò Yak 
Tây Tạng. Còn bốn loài thú mà Đa Cát nói, đó là thụy thú của thời kỳ vương triều Thổ Phồn, lấy 


Trang 709/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lhasa làm trung tâm. Chiến ngao, mãnh hổ, đại bàng và bò Yak Tây Tạng chính là thụu thú bảo 
vệ cho bốn phương của nước Thổ Phồn. Có một điều chắc giáo sư Phươgn Tân cũng biết là mỗi 
quốc gia mỗi dân tộc đều có totem và tìn ngưỡng riêng của mình, khi chiến tranh khiến các vùng 
lãnh thổ thôn tính lẫn nhau, những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại, không có thứ gì 
là bất biến vĩnh viễn cả. Thực ra cả hai cách đặt tên nàu đều đã có bóng dáng của thần thú bảo 
vệ trong Phật giáo, chỉ có điều không giống tên của bốn con sông mà ngày nau mọi người đều 
biết rõ đấu thôi, tên ngày nay thì đã hoàn toàn là tên trong Phật giáo rồi. Tạm gác những tên 
khác sang một bên không nói, chỉ nói riêng tên sông Khổng tước thôi, trước khi Phật giáo thâm 
nhập vào cao nguyên Thanh Tạng, người Tượng Hùng tuyệt đối không bao giờ lấy Khổng Tước 
ra để đặt tên cho sông đâu." 


Giáo sư Phương Tân thắc mắc: "Nhưng trong Phật giáo thì đại bàng cũng là một loài thụy thú 
mà, hà tất phải thay bằng tên Khổng Tước? " 


Lạt ma Á La đáp lời: "Không sai. Thực ra ở thời kỳ đầu của vương triều Thổ Phỏn, có lẽ vẫn đặt 
tên dòng sông đó là Đại Bàng, sở dĩ dùng Khổng Tước minh vương trong Phật giáo để thay thế 
đại bàng là bởi vì vương triều Thổ Phôn sau khi hoàn toàn chinh phục Tượng Hùng đã cố ý đổi 
tên dòng sông ấu. Đương nhiên, ở đây có một phần rất lớn là quan điểm cá nhân của tôi, chúng 
tôi vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, dù sao thì ngàu nay những tư lieue văn bản cổ xưa nhất cũng 
chỉ có thể truy ngược về những ghi chép ở Đôn Hoàng, hầu hết là tư liẹu từ sau khi vương triều 
Thổ Phồn thành lập, còn các tư liệu thời vương Triều Tượng Hùng thì đã biến mất hoàn toàn. 
Mà chúng ta muốn tìm Bạc Ba La thần miếu, có một phần rất lớn nội dung canà phải truu ngược 
về thời vương triều Tượng Hùng mới được. Đây là thách thức lớn nhất trong công tác thu thập tư 
liệu của chúng ta đấy." 


"Đợi chút đã, " Nhạc Dương nói, "Bạc Ba La thần miếu ấy biến mất trước khi vương triều Thổ 
phồn bị diệt vong cơ mà nhỉ, có liên quan gì đến vương triều Tượng Hùng đâu chứ." 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Nhưng cậu chớ có quên, mấu chốt để tìm kiếm Bạc ba La thần miếu là 
người bộ tộc Qua Ba, là Đạo quan Ánh sáng, muốn tìm hiểu về bọn họ buộc phải truy tìm về 
thời kỳ trước vương triều Tượng Hùng. Cũng như chuyến đi Cổ Cách lần nàu cả chúng ta vậy, có 
liên quan rất lớn tới vương triều Tượng Hùng, có thể nói là nối liền một mạch cũng không ngoa; 
huyện Phổ Lam nàu, chẳng phải cũng chính là nơi phát tích của Cổ cách vương đấy hay sao? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đại sư, thụy thú canh giữ bốn phương này rốt cuộc là chỉ gì vậy? 
Chúng không chỉ là một thứ văn hóa và tín ngưỡng mà thôi đúng không? " 


Lạt ma Á La nói: "Còn nhớ những gì tôi nói với cậu tối hôm qua không? Tứ đại thánh thú canh 
giữ bốn phương này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một loại totem. Trên cao nguyên cổ đại, 
mỗi quốc gia đều có thụy thú của riêng mình, chúng không phải totem, mà là những vị thần bảo 
hộ thực sự tồn tại. Tôi đã bảo trở về tôi sẽ nói chuyện với cậu rồi mà. " 


Trong lúc mội người trò chuyện, trực thăng đã bay vào địa giới Trát Đạt. Thổ lâm tựa như ảo 
ảnh đập vào mắt những người ngồi trên máy bay, mặt đất biến thành sắc vàng, quái thú và 
thành trì xen lẫn vào nhau, con rồng khổng lồ đang cuộn tròn ngấng đầu lên gầm rú, trong 
không trung phảng phất vang lên tiếng tù và đồng văng vắng. Bay qua vùng đất hoang vu cằn 
cỗi nàu cảm giác tựa hổ đi xuyên lịch sử, trở về thời đại hồng hpang vậy. Mặt trồ lặn ở Trát Đạt 
tròn, to, đẹp một vẻ thê lương mà cổ phác, sắc tựa như màu đỏ vẽ trên giấy trắng tuyên. Gió 


Trang 710/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


buốt lạnh thổi qua, cuộn lên lớp cát từ ức vạn năm trước, lũ cỏ duy nhất có thể sinh tổn ở vùng 
đất này rạp cúi xuống, run rấu rập rình theo cơn gió. Nơi này, nơi nàu chính là Cổ Cách đây rồi, 
nó cũng như tất cả những vương quốc đã bị lịch sử lãng quên khác, đã bị vùi lấp trong phong 
trần tuế nguyệt, lặng lẽ nằm giữa dãy Himalava và đỉnh Cương Nhân Ba Tê, cung điện huy 
hoàng thuở nào đã hóa thành cát bụi, gió thổi cát baụ, vô số truyền thuyết đẹp thê lương cũng 
bay trong gió cát, cảnh vật lướt qua, chuyện xưa tựa như mây như khói. 


Đi đường cả một ngày trời, mặc dù không phải đi bộ, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy hơi 
mệt mỏi uể oải, khi dòng sông Tượng Tuyền như một dải lụa bạc vắt qua mặt đất vàng sệt, cả 
đoàn người mới cảm thấy thư giãn phần nào. Mặt trời hoàng hôn hắt lên sông Tượng Tuyền 
ngoằn ngoèo uốn khúc một lớp màu vàng đỏ rực rỡ lấp lánh, lầu tháp và tượng điêu khắc phản 
chiếu dưới mặt sông đều trở nên lung linh sinh động. Giáo sư Phương Tân nhớ đến một bài thơ 
cổ, "Đại mạc cô vên trực, trường hà lạc nhật viên", cảnh vật trước mắt đại để chính là như vậu 
đấy, một sự hoang vụ đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Mặc Thoát là ốc đảo cô độc trên cao 
nguyên, nơi ấy có thảm thực vật phong phú và những cây đạ thụ rợp tán; còn vùng đất Trát Đạt 
này lại là gò hoang của cao nguyên Thanh Tạng, chỉ có một thứ đất vàng trải dài ngút tầm mắt, 
có cát bay mù mịt khắp trời. Nhìn cảnh sắc ấy, trong lòng người bỗng dâng lên nỗi quạnh hiu cô 
tịch của các vị độc hành hiệp khách thời cổ, lãng đãng khắp trốn giang hồ, trời đất bao la rộng 
lớn, phía trước là số mệnh không thể đoán biết, không thể do bản thân mình quyết định, điều 
duy nhất có thể làm chỉ là nắm cho chắc thanh kiếm trong tay. 


Nhìn xuống, những cánh rừng đất giống như thành trì, như quái thú trải ngút mắt dưới cửa 
khoang máy bay, mảnh đất cằn cỗi bạc màu hoang vu không cỏ cây hoa lá trong ánh tàn dương 
toát lên vẻ đẹp bi tráng lạ thường khiến mọi người cảm giác như đang theo bước chân vương tử 
A Lý tiến về phía Tây, lại càng có cảm giác hào hùng như Khoa Phụ đuổi mặt trời vậy. Người ta 
thường nói, đến A Lú mà không thấy thổ lâm coi như là chưa từng đến A Lý. Vùng thổ lâm cao 
thấp lô nhô này đã trở thành biểu tượng đặc biệt của vùng cao nguyên phía Tây, từ trên cao 
nhìn xuống, có chỗ giống như thành quách phương Tây, có chỗ lại giống điện đường phương 
Đông, long cung loạn các, lầu quờnh tháp ngọc, tòa này nối liền tòa kia, liên miên không dứt; 
mở rộng tầm mắt ra xa dần, vệt đỏ hồng kéo dài dưới vâng tịch dương kia mỗi lúc một lan rộng, 
hòa lẫn vào vùng thổ lâm cao thấp nhấp nhô bên dưới, vừa giống như sa mạc mênh mông ào ạt, 
lại như mây đỏ chất chồng. Chăm chú nhìn thật lâu, sẽ sinh ra ảo giác không biết mình đang ở 
chỗ nào, không phải đang đứng trên mặt đất, mà cũng chẳng phải lơ lửng trên không, phảng 
phất như cảnh đẹp mơ hồ biến ảo kia đã bị kéo lại gần ngay trước mắt, muốn hòa nhập với thân 
ta thành một thể vậu. 


Trong cảm nhận thẩm mỹ kỳ dị ấu, các đội viên vừa bay lên cao vừa tìm kiếm mục tiêu. Lữ Cánh 
Nam nói với mọi người, Nạp Nam Tháp là thản Rắn sáng tạo thế giới của Mật Tông, thổ lâm tuy 
lớn nhưng các chuyên gia khảo sát thực địa đã đánh dấu mấy chỗ tương tự nhau trên bản dodò, 
trong Ðos những chỗ hình dáng giống rắn khổng lồ rất ít ỏi. Hơn nữa, dựa trên tư liệu mà Đa 
Cát và thôn Công Bố cung cấp, hình dáng đại thể của thổ lâm hình rắn đã được vẽ ra, điều bọn 
họ cần làm bây giờ chỉ là lần lượt nhận diện mà thôi. 


Đa Cát chỉ ngón tay, trong rãnh sâu phía trước, một con rắn khổng lỗ uốn khúc ngoằn ngoéo, 
đầu ngắng ngực rộng, dương dương tự đắc, dòng sông Tượng Tuyển chảy bên dưới nó liền trở 
thành con sâu nhỏ hiên flành. Ở đầu bên kia của con rắn khống lô, bất ngờ hiện lên mờ mờ 
mấy nếp nhà. Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên đúng như bọn họ 


Trang 711/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghĩ, ở nơi này, nhà nước đang tiến hành nghiên cứu khảo sát khoa học. 


"Đến nơi rồi" Lữ Cánh Nam ra lệnh, trực thăng liên từ từ hạ xuống. Vừa xuống khỏi máy bay, 
Đa Cát đã phấn khích lộn nhào mấy vòng liền. trực thăng hạ cánh xuống phần đuôi của Nạp 
Nam Tháp. Nhìn từ dưới mặt đất, Nạp Nam Tháp về cơ bản là một quả núi đất khổng lỏ, thổ 
lâm từ từ cao dần lên dọc theo một con dốc kéo dài, lỗ chỗ có đến trăm ngàn lỗ thủng, trông 
không khác gì một cái tổ ong bắp cày phóng to lên vô số lần cả. Nhưng rất rõ ràng, những hang 
động ấy tất cả đều là hang Phật; tượng Phật bên trong tắm ánh tà dương, tuụ chỉ hiện lên lờ mờ 
nhưng vẫn nhìn rõ tư thái. Nhạc Dương ngấng đầu lên nói: "Đây...đây là nơi nào thế? " 


Trang 712/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Gặp Lại Trận Đỗ Đá Khổng Lỗ 


Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấu khiến Lạt ma Á La nhớ đến hình ảnh ông từng 
nhìn thấy trong quá khứ: tượng thản Ma Hê Thủ La khổng lỗ vươn ra mười tám cánh tay, mỗi 
cánh tay nâng một tòa Phạt tháp đảo ngược. Tương truyền, đó chính là thiển phòng để người 
xưa tu luyện. Rất lâu rất lâu trước đâu, những Mật tu giả vượt qua cấp cách tây sẽ có vinh dự tiến 
vào Thánh địa tu hành ở cáp độ cao hơn này. Lẽ nào...lẽ nào...đâu chính là Thánh luyện đường 
của Mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? l 


Lữ Cánh Nam nói: "Đây là di chỉ của vương triều Cổ Cách do đoàn khảo sát khoa học của Nhà 
nước phát hiện vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước, hoặc có thể nói là di chỉ của Tượng 
Hùng cũng được. Theo tư liệu khảo sát hiện nay, tổng cộng có ba trăm bảy mươi chín hang, bảo 
tồn hoàn hảo đến khoảng năm mươi phần trăm thì chỉ có bảy hang, bên trong có vô số tượng 
điêu khắc, bích họa bị thời gian hủy hoại, vẫn chưa thể khảo chứng được niên đại lịch sử là từ 
khi nào. Vì cả khu vực A Lý này còn rất nhiều di chỉ chờ được khảo sát nghiên cứu, thế nên di 
chỉ nàu mặc dù trước nay vẫn chưa mở cửa với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hề được 
đưa vào dạng mục bảo vệ. " 


Trương Lập đếm sơ qua một lượt nghi hoặc nói: "Có hơn ba trăm hang thôi sao? Ít thế thôi à? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Nếu cộng thêm cả những hang động hoàn toàn trống rỗng, không có 
chút giá trị khảo sát khoa học nào, ước chừng có khoảng hơn ba nghìn hang... ˆ 


Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nói: "Hơn ba nghìn hang! Vậy chúng ta 
cứ tìm từng cái từng cái một, thế chẳng phải cả ngày trời cũng không tìm thấu hay sao? " 


"Vậy nên đừng mất thời gian ở đây nữa, chúng ta chia làm hai nhóm. Trác Mộc Cường Ba, Nhạc 
Dương, Trương Lập, Ba Tang, mấy anh cao lớn cường tráng, mau lên phần đầu của Nạp Nam 
Tháp: chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi, tìm từng hang một, không được bỏ qua bất cứ dấu vết 
nào, máy bay trực thăng sẽ ở trên cao hiệp đồng quan sát." 


Đa Cát nói: “Tôi...tôi cũng muốn đi với Thánh sứ đại nhân! " 


"Không được! " Lữ Cánh Nam biết rõ, sau khi Đa Cát rời khỏi thôn Công Bố liền như con khỉ 
thoát khỏi lỏng mà cô chẳng yên tâm chút nào với anh càng lùn tịt nàu. "Lập tức xuất phát, nhớ 
giữ liên lạc. ˆ 

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đường Mẫn, hai người khẽ mỉm cười, rồi tách ra. Trác Mộc 
Cường Ba và mấy người Ba Tang, Trương Lập đeo những chiếuc ba lô lớn trên lưng, bắt đầu đi 
vòng lên phần đầu của con rồng khổng lồ uốn khúc. 


"Lúc nãu ở trên không nhìn xuống, sơ bộ ước tính con rắn khổng lồ này dài khoảng năm 
kilômet, chúng tôi sẽ đến trong mười phút nữa." Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa báo cáo. 


"Biết rồi, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang động đâu. Khi nào đến nơi báo lại cho tôi. 


"Đã hiểu" 


Trang 713/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia, " Vừa ra khỏi tầm nhìn của mấy người nhóm Lữ Cánh Nam, 
Nhạc Dương liền gọi mọi người đứng lại. Anh chàng chỉ vào đoạn đường đầy khe rãnh chằng 
chịt phía trước nói với Trác Mộc Cường Ba: "Nạp Nam Tháp chỉ là một ngọn trong rất nhiều 
ngọn núi đất ở vùng thổ lâm này, một khi đã bước vào thổ lâm, hai bên đều là vách cao ngất, 
nhìn thì có vẻ khác nhau, hình thái muôn vẻ, nhưng chỉ đi mấy bước thôi là sẽ phát hiện ra, ta 
không thể nào xác định được phương hướng chính xác đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ý cậu là con đường này không phải đường tắt đi thẳng lên phản đầu 
Nạp nam Tháp như chúng ta nghĩ à? ” 


Nhạc Dương nói: "Tôi đề nghị chúng ta vòng xa thêm chút nữa, dọc theo con sông ấy. Vừa nãu 
trên máy bay tôi đã quan sát rồi, mặc dù đi đường vòng hơi xa, nhưng nó là mốc chỉ đường 
chính xác duy nhất đấu." 


Trương Lập tán thành: "Đúng thế, con sông này không phân nhánh, cứ men theo đó mà ởi ắt 
không lạc đường. Có phải vậu không anh Ba Tạng? Anh Ba Tang? " 


Chỉ thấu Ba Tang đang nghi hoặc quan sát thổ lâm vâu quanh họ, có lúc lại đột nhiên xoay 
ngoắt người một trăm tám mươi độ, tựa như có điều phát hiện gì. Trác Mộc Cường Ba nói với 
Trương Lập và Nhạc Dương: "Đừng quấy râu, hình như anh ta đang nhớ ra điều gì đó." 


Trong kú ức của Ba Tang thổ lâm biến hóa muôn hình muôn vẻ kia đang không ngừng trùng lặp 
lên một đoạn ký ức nào đó. Thành trì, đúng rồi, anh ta đã thấy một tòa thành trì, cũng giống 
như thổ lâm ở đây vậu, nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, nhưng kết cấu không phải đất cát, 
mà là nham thạch kia. Còn màu sắc! Phải rồi, màu sắc chính là thứ màu vắng tịch dương đang 
lặn xuống sau rặng núi hắt lên thổ lâm, đỏ...đỏ như máu vậy! 


Thế nhưng, ngay sau đó liền xuất hiện một hình ảnh khhiến người ta phải rùng mình run rấy, đó 
là vô số cánh tau và cắng chân người trắng ởn, tua tủa vươn lên trời cao, không ngừng chuyển 
động nhung nhúc hệt như một con sâu thịt nhiều chân. Những cánh tay cẳng chân không ngừng 
nhu động, chắc chắn là cánh tau và cẳng chân của con người chứ không sail 


"A" Ba Tang như bị thứ gì đó đầy bật ra, giật bắn mình lùi về sau một bước, không thể nào nhớ 
nổi gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đứng cạnh đó đỡ lấy anh ta, hạ giọng hỏi: "Nhớ ra điều gì hả, 
anh Ba Tang? " 


"Màu sắc, màu sắc giống hệt nó." Ba Tang chỉ vào thổ lâm xung quanh: "Ngoài ra không còn gì 
nữa, chúng ta đi thôi. " 


Nói đoạn anh ta thảm nhủ: "Những cánh tau cẳng chân ấu, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? " Đang 
nghĩ vậy, đột nhiên bỗng thấu sống lưng lành lạnh. 


Trên đường, Nhạc Dương hỏi Trương Lập: "Anh nói xem, con sông này là dòng chính hay 
nhánh phụ của sông Thượng Tuyên? " 


Trương Lập nói: "Chắc là nhánh phụ thôi, nhỏ thế này, cưỡi ngựa là lội qua được rồi. " 


Nhạc Dương nói: “Tôi thấu không giống, trong sa mạc sông như thế này đã được coi là sông lớn 
rồi đấu." 


Trang 714/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Ở đây không phải sa mạc mà là thổ lâm." Trương Lập sửa lại. 


"Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, nếu chúng ta đến thôn làng ở phía sau Nạp Nam Tháp kia, 
liệu có thu hoạch được gì không nhỉ? " Nhạc Dương lại hỏi Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Chắc là không đâu. Người thôn Công Bố vốn đã canh giũ ở đó từ 
một nghìn năm trước, còn Cổ Cách thì một thời gian rất dài đã trở thành vùng đất hoang, cư dân 
đều mãi về sau mới di cư tới, nếu có liên hệ gì, Lữ Cánh Nam nhất định đã nói với chúng ta rồi, 
dù sao thì đội khảo sát khoa học của nhà nước cũng từng đến đây khảo sát mà.” 


Trương Lập hỏi: "Thế dân cư trước đâu của Cổ Cách đi đâu cả rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết, có giả thuyết cho rằng sau khi chiến bại họ đã bị giết 
hết, cũng có thuyết nói cả dân tộc đã rời đi, nhưng đi đâu thì không thể biết được." 


Nhạc Dương quay sang nhìn Trương Lập: "Anh nghiên cứu cái kiểu gì thế? Chuyện nàu mà cũng 
phải hỏi? ” 


Trương Lập cãi chày cãi chối: "Tất nhiên là tôi biết rồi, tôi chỉ nghĩ là, nghĩ là không hiểu Cường 
Ba thiếu gia có biết thêm gì hay không mà thôi." 


Đi được nửa đường mới thấy bên bờ sông thấp thoáng xuất hiện mấy con dê đang vục đầu uống 
nước. Nhìn thấy có người đến, bọn chúng không tránh cũng không nhường lối. Trương Lập ngạc 
nhiên hỏi: "Ơ đây sao lại có dê thế nhỉ? " 


Nhạc Dương nói: "Phía trước còn nhiều hơn nữa." 
Trương Lập hỏi: "Sao cậu biết? " 


Nhạc Dương dương dương đắc ý không đáp lời. Vòng qua một khúc ngoặt, quả nhiên phía trước 
xuất hiện cả một đàn dê lớn, Trương Lập nắm ba lô Nhạc Dương giật lại hỏi: "Sao cậu biết? " 


Nhạc Dương vừa chạy vừa trả lời: "Vấn đề đơn giản vậu mà cũng hỏi. Bọn dê ấu không sợ người, 
thêm nữa quanh đây còn có thôn làng, thêm nữa lúc chúng ta đến đây, phía Tây Nam liên thẳng 
một mạch đến dải đồng cỏ ở chỗ núi tuyết, chẳng khó gì cũng nghĩ ra đâu là dê của dân cư sống 
gần đây nuôi, mà dân cư ở đây đã nuôi dê thì không thể nào chỉ nuôi hai ba con, cũng không 
thể nào bọn dê đi xa quá được, vì thế..." 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đang chạy đầu tiên bỗng thả bước chậm lại, cuối cùng thì dứt 
khoát dừng hắn luôn. Nhạc Dương và Trương Lập đều dừng lại nhìn gã. Ba Tang chạy quá mấy 
bước, cũng ngoảnh đầu lại nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt kỳ quái. 


"Sao vậy? Cường Ba thiếu gia? " Nhạc Dương hỏi. 
Trác Mộc Cường Ba chỉ phía trước lắp bắp nói: "Đó...đó là trận đồ đá khổng lô kìal " 


Nhìn theo hướng ngón tay Trác Mộc Cường Ba, một vùng cỏ xanh mướt như tấm thảm trải 
rộng, đàn dê trắng muốt đang ung dung gặm cỏ dưới ánh chiều tà, có con nghịch ngợm vầy 
nước bên bờ sông Tượng Tuyển, mấy cột đá khổng lô quây thành hình tròn, nước lặng, gió 
vên...Cảnh tượng ấy thật không khác nào một khu vườn địa đàng mà thần linh sơ ú bỏ quên lại 
giữa chốn thổ lâm rặt một sắc đỏ rực này vậu. Mấy người bọn Nhạc Dương chưa thấy trận đồ đá 


Trang 715/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khổng lỗ ở Nam Mỹ bao giờ. Đối với bọn họ, mấy cây cột đá cao cao này ngoài tác dụng tăng 
thêm vẻ đẹp cho toàn thể cảnh tượng trước mắt ra, thì không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng cảm 
giác mà trận đô đá khổng lồ này mang đến cho Trác Mộc Cường Ba lại hoàn toàn khác. Những 
tảng đá khổng lỗ được dựng đứng, sắp xếp gần như giống hệt trận đồ đá khổng lô nơi yên nghỉ 
của tổ tiên người Kukuer trong rừng già châu Mỹ. nếu xung quanh không phải là thổ lâm rộng 
lởớm chởm, Trác Mộc Cường Ba có lẽ ngỡ rằng mình đã lại trở lại rừng rậm châu Mỹ mất rồi. 


"Cái nàu, quan trọng lắm hả? " Nhạc Dương hỏi. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không biết nữa, chúng ta qua xem thế nào. Tôi có một cảm giác rất 
kỳ quái. " 


Trương Lập gật đầu: "Được thôi, thì qua xem thế nào." 
Ba Tạng có vẻ phản đối: "Không cần thiết phải mất thời gian thế chứ." 


Nhạc Dương nói: "Xem qua một chút cũng đâu can hệ gì." Đoạn bốn người liền đi về phía đàn 
dê. 


Càng lại gần, trận đồ đá khổng lồ ấy càng khiến người ta thấy lạ kỳ. Những tảng đá to tướng ấu 
sao tự dưng lại được dựng ở đây làm gì? Hơn nữa bên trên lại còn chất tảng đá lớn khác, tựa như 
đặt một quả trứng gà lên trên cái đũa cắm thẳng đứng, cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi cho 
đổ ngã dúi dụi. Những tảng đá này cao thì khoảng ba bốn mét, thấp thì cũng chừng hpn hai 
trăm mét, bên trên quấn một số kinh phướn và khăn hada, bên dưới thì có đá MaNi và sừng bò 
phủ một lớp cát dàu màu sắc giống hệt như thổ lâm xung quanh, từ trên cao nhìn xuống nói 
chung không thể phát hiện ra được. Một người chăn dê đang nằm ngửa bên cạnh trận đồ đá 
khổng lô, gối đầu lên một tảng đá nhỏ. Đột nhiên thấu có người lạ đến, anh ta liền vỗ vỗ bụi cát 
trên người, chậm rãi đứng lên. 


Chỉ thấy người chăn dê này mặc áo da dê non màu xanh đen, đeo một cái Thiên châu hai mắt 
làm trang sức, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi, gương mặt đen đúa đã hằn sâu nếp nhăn, nhỏen 
miệng cười lộ ra hàm răng trắng xóa. Anh ta quan sát bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba một 
hồi, đoạn hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm: "Các ông...đến du lịch hở? 


Hj 


Trác Mộc Cường Ba dùng tiếng Tạng trả lời Không” 


"Ad” Người chăn dê nhe răng cười cười: "Tôi biết rồi, đến khảo sát phỏng! Tôi tên là Khúc địa 
Xương Ba, nhà tôi ở ngay gần đây thôi, dê của tôi đi cả một ngày rồi, đến đây nghỉ một lúc. Các 
ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không? 


Trác Mộc Cường Ba cảm ơn rồi nhã nhặn từ chối. Sau khi giới thiệu qua các thành viên trong 
đội, gã mới hỏi "Xương Ba, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết lai lịch các trụ đá nàu 
không? " 


Xương Ba nhìn mấy trụ đá sau lưng mình, đáp: "Ông nói cái Tư Bối Đa Nhân này hả? Nghe nói 
là đã dựng ở đây từ rất lâu rất lâu rồi, tôi nhớ là đi về phía Nam cũng có các trụ đá giống thế 
này, nhưng không lớn thế này đâu, mà cũng không hoàn chỉnh như ở đây nữa." 


"Tư Bối Đa Nhân? " Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ, không có ấn tượng gì hết. ba 


Trang 716/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tạng giơ cổ tay lên, vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ nguyên tử đang đeo, ý là thời gian không còn nữa. 
Trác Mộc Cường Ba hiểu ý, gật đầu nói với Xương Ba: "Cám ơn anh Xương ba, chúng tôi còn 
có việc phải đi trước đâu." 


Xương Ba nói: "Ô, đi luôn hả? Tôi tưởng các ông đến để nghiên cứu Tư Bối Đa Nhân nữa kia, 
thế thì hôm nay mấy trụ đá nàu không phải do các ông di chuyển à? Kỳ quái thật đấu nhỉ? " 


"Anh nói gì hả? " Trác Mộc Cường Ba quay phắt người lại, tức tốc hỏi: "Anh nói mấy trụ đá này 
hôm nay đã bị di chuyển hả? " 


"Không phải hôm nay thì là hôm qua, tối hôm kia tôi đến đây đâu có giống thế này đâu, ông 
xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa, vốn là không phải thế đâu, là ai đấy đã sắp đặt lại đấy." 
Xương ba nói. 


Trác Mộc Cường Ba quăng luôn ba lô xuống đất, bất ngờ chạy đến kiểm tra những tảng đá có 
người di chuyến ấu. 


Ba Tang nhíu màu. Trương Lập thì lấy làm khó hiểu: "Chuyện gì thế này? " 


Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống, nói: "Trực giác của Cương Ba thiếu gia mạnh lắm. Khu vực 
quanh đây không thể có nhiều du khách đi quan, hơn nữa đội khảo sát khoa học cũng không ở 
đâu, những tảng đá lớn thế này cũng không phải hai ba người có thể nâng lên được. Rõ ràng là 
người làm chuyện ấy có mục đích gì đó." 


Trương Lập hiểu ra: "Ý cậu là, có khả năng do bọn Merkin làm hả? " 


Nhạc Dương đến cạnh Trác Mộc Cường Ba, cùng quan sát dấu vết tảng đá để lại trên mặt đất. 
Nhưng vết tích này chứng tỏ Xương Ba không nói dối. Có mấy tảng đá vốn ngã đổ dưới đất đã 
bị di chuyển, bên cạnh các dấu tích cũ còn có thêm vết lún tròn của giá đỡ. Nhạc Dương nói: 
"Dùng con đội, tại sao họ phải di chuyển những tảng đá này nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba vừa lấy trang bị trong ba lô ra vừa nói: "Chắc chắn là có liên hệ gì đấy, 
chúng ta phải báo lại với Lữ Cánh Nam đã. Nhạc Dương, cậu kiểm tra xem rốt cuộc có bao 
nhiêu tảng đá bị di chuyển, có thể tìm xem tảng nào dịch chuyển tới chỗ nào không. Trương 
Lập, cậu giúp Nhạc Dương một tay, xem xem có phát hiện được đối phương sử dụng những 
công cụ gì, ngoài ra, còn để lại dấu vết gì khác không. Anh Ba Tang cảnh giới, anh và Xương Ba 
lùa đàn dê ra chỗ nào xa xa một chút, để chỗ này trống trải thông thoáng, được không, Xương 
Ba... 


Lời gã còn chưa dứt, Lữ Cánh Nam đã phát tín hiệu liên lạc: "Thế nào vậy? Gần mười lăm phút 
rồi, các anh vẫn chưa tới nơi à? " 


Trác Mộc Cường Ba hồi đáp: "Chúng tôi có phát hiện mới, có lẽ là đã tìm thấy một nơi Merkin 
đi qua. Ở bên bờ sông Tượng Tuyền có một trận đồ đá rất lớn, sớm hôm nay hoặc hôm qua đã 
bị người ta di chuyển, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc là chúng tôi có liên hệ gì với lối 
vào hay không." 


Lữ Cánh Nam hỏi: "Các anh cần gì? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cho tôi nói chuyện với thầy giáo, chúng tôi cần tư liệu trong máy tính 


Trang 717/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của thầy ấy." 
Giây lát sau, đã nghe giáo sư Phương Tân nói: "nghe bảo các cậu có phát hiện mới hả? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vâng, thầy giáo, thầy tra giúp tôi Tư Bối Đa Nhân, xem có tìm được 
gì không. Lúc chúng ta học tập nghiên cứu chưa có tra đến cái nàu." 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Tư Bối Đa Nhân? Chỉ có bốn chữ ấy thôi à? Như vậy thì máy tính tìm 
kiếm sẽ cho ra rất nhiều kết quả đó." 


Lạt ma Á La đứng bên cạnh lên tiếng: "Đấy là Bia Vũ trụ, là di tích viễn cổ từ thời vương triều 
Tượng Hùng hoặc trước cả vương triều Tượng Hùng còn lưu lại. Ông có thể tìm trận đồ đá 
khống lỏ ở A Lý, như vậy thì dễ tìm hơn một chút đấu." 


Chỉ lát sau đã nghe giáo sư Phương Tân nói: "Tìm thấy rồi. Đa Bối Tư Nhân là cách gọi của dân 
du mục địa phương. Tư Bối có nghĩa là xa xưa đến nỗi bị lãng quên, các chuyên gia dịch lại tên 
đây đủ là Bia vũ trụ." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Dùng để làm gì thế? " 


Giáo sư Phương Tân ngừng lại một chút, hình như đang hỏi Lạt ma Á La, sau đó đáp: "Đợi một 
chút, máy tính đang tìm kiếm." 


Rõ ràng lạt ma Á La cũng không thể xác định chuyện nàu. Giáo sư Phương Tân hỏi: "Cường Ba 
à, trận đồ bằng đá này rất quan trọng với lối vào mà chúng ta cần tìm phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp lại: "Tôi cũng không biết nữa. Nhưng trận đồ đá này về mọi mặt đều 
gần như giống hệt cái trận đồ đá chúng ta thấy trong rừng rậm châu Mũ, đây tuyệt đối không thể 
nào là trùng hợp ngẫu nhiên được. " 


Lúc này, Xương Ba đã hò hét xua đàn dê tản đi, Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Xương Ba, anh có 
biết Tư Bối Đa Nhân này dùng để làm gì không? " 


Xương Ba lắc đầu đáp: "Chúng tôi chỉ biết nó rất cổ xưa rồi thôi, những chuyện khác thì chịu." 
Anh ta sờ sờ vành tai bên trái, đột nhiên nói, "Hình như mấy năm trước cũng có chuyên gia của 
đội khảo sát khoa học đên đây. Họ bảo thì ra là mộ của vị quốc vương cư trú ở vùng gần đây." 


"Mộ táng" Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Quả nhiên..." 


Bên phía giáo sư Phương Tân có tín hiệu truyền đến: "Vì lịch sử của nó quá xa xưa, nên hiện 
nay vẫn chưa rõ mục đích xây dựng là gì. Tuy nhiên, có chuyên gia nhận định rằng chúng khá 
giống với những mộ táng ghi chép trong các thư tịch cổ đại từ thời Thất Xích thiên vương." 


Nhạc Dương và Trương Lập đã hoàn thành công tác thăm dò trắc địa, cũng quay lại báo cáo: 
"Có ba tảng đá bị dịch chuyển, nếu chúng tôi đoán không lầm, thì bọn họ định khôi phục 
nguyên trạng trận đồ bằng đá này, nhưng chưa xong. Trận đồ đá này có vẻ giống như một cánh 
cửa, một cánh cửa giải đáp cho câu đố tìm lối vào vậy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tư liệu cho thấy đây là mộ táng tổ tiên của người Tượng Hùng hoặc 
người thời trước đó nữa, cậu có nhận ra mối liên hệ nào không? ” 


Nhạc Dương trảm ngâm: "Nơi mai táng tổ tiên...À, tôi nghĩ ra rồi, Đa Cát từng nói, "khi vùng 


Trang 718/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật vạn năng sẽ chỉ đường dẫn 
lối cho kẻ một lòng thành kính! " Đúng là nói như vậy đấu." 


Trác Mộc Cường Ba chọt hiểu ra, liền ngấng đầu nhìn vẻ phía đông, chỉ thấy thổ lâm Nạp Nam 
Tháp đang hướng về phía trận đồ đá khổng lô. Trương Lập nói: "Y cậu là, bọn Merkin đã hoàn 
toàn giải nghĩa được bài ca của Đa Cát... " 


Nhạc Dương nói: "Bọn chúng dư dả thời gian hơn chúng ta, hoàn toàn có khả năng này. Đợt 
chút đã, nếu mà là như vậu, trên đường đến đây, có rất nhiều điểm mốc đều đang từng bước 
từng bước kiểm chứng lại bài ca của Đa Cát. Vạn tự luân trở về phương Bắc, chính là chỉ Cửu 
Trùng Vạn tự sơn, chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên, chẳng lẽ là sông Sư Tuyền..." 


"Không" Trác Mộc Cường Ba cất tiếng, "Trong tứ phương thụy thú của thôn Công Bố, sói tuyết 
cao nguyên ở phía Đông Bắc, còn theo như tên mà lạt ma Á La nói, phía Đông Bắc là thân hình 
của voi lớn, mới là dòng nước chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên mà Đa Cát nhắc tới. " 


Trương Lập gật đầu nói: "Tôi hiểu ý hai người rồi, trận đồ đá khổng lỗ nàu đối diện với các hang 
động ở Nạp Nam Tháp, khi ánh mặt trời chiếu vào, quan sát từ vị trí riêng biệt nào đấy, sẽ có 
thể tìm được...cái hang động có lối vào kia." 


Nhưng chỉ giây lát sau anh chàng đã trở nên nghỉ hoặc: "Nhưng mà, ánh mặt trời chiếu hướng 
xuống dưới, thổ lâm lại còn cao hơn cả trận đồ đá này cơ mà. Chẳng lẽ, cái bóng của những 
tảng đá ấy chỉ được phương hướng chắc? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, khoảng cách xa quá, bóng không thể nào vươn xa thế 
được. Hơn nữa, các cậu nhìn trận đồ đá nàu mà xem, trụ đá gần bờ sông thấp hơn, còn trụ ở 
phía Nạp Nam Tháp lại cao hơn, rõ ràng là điểm quan sát phải là từ dưới nhìn lên trên mới 
đúng, ánh mặt trời không thể nào chiếu theo góc độ ấu được." 


Nhạc Dương nói: "Nhất định là có quan hệ gì đó, phía sau sông Tượng Tuyền cũng có thổ lâm, 
mặt trời phải lên đến một độ cao nhất định mới chiếu đến đây được, cũng có nghĩa là góc khúc 
xạ hàng ngày là cố định bất biến, sông Tượng Tuyền...góc khúc xạ? Là... " 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Là phản xạ, lợi dụng mặt sông Tượng Tuyển để thực hiện quá 
trình phản xạ ánh sáng. ˆ 


Trang 719/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Đảo Huyền Không Tự 


Nhạc Dương bổ sung thêm: "Vị trí của người quan sát có quan hệ với hình dáng chỉnh thể của 
trận đồ bằng đá, cần phải đứng ở một vị trí đặc biệt đã đặt từ trước, sau đó nhìn theo hướng ánh 
sáng phản xạ.” 


Trương Lập nói: "Khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ, đó là chỉ 
bình minh mà bây giờ lại là hoàng hôn, làm thế nào bây giờ? " 


Nhạc Dương đáp: "Chúng ta không nhất thiết phải đợi đến bình minh, trận đồ đá này và Nạp 
Nam Tháp đã có liên hệ chặt chẽ với nhau, vậy thì cần biết góc độ chiếu xạ của tia sáng mặt trời 
và vị trí của người quan sát, cũng vẫn có thể tìm ra." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo, thấy nghe rõ chưa? Giờ chúng tôi sẽ xuống sông tiến hành 
đo góc khúc xạ của ánh sáng. Trương Lập sẽ lắp máy phát tín hiệu lên trụ đá. Giáo quan, nhờ 
cô cho trực thăng ở trên không tiếp nhận tín hiệu, chụp ảnh trận đồ đá này, sau đó chuyển hình 
dạng và kết cấu của trận đồ đá tới máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân. Chúng tôi cần 
phân tích cầu tạo của nó để tìm ra vị trí của người quan sát." 


Năm phút sau, bọn Trác Mộc Cường Ba đã đưa ra được kết luận: góc khúc xạ của ánh mặt trời 
là 15 độ 46 phút, máy tính của giáo sư Phương Tân phân tích ra toàn bộ trận đồ bằng đá này có 
kết cấu hình trứng, đầu lớn hướng về phía thổ lâm, đầu nhỏ hướng về sông Tượng Tuyển, vị trí 
của người quan sát rất có thể chính là góc hẹp do hai bên kết cấu hình trứng giao nhau hình 
thành. Nhạc Dương mang theo máy phát tín hiệu, với sự phối hợp của giáo sư Phương Tân, lần 
từng bước di chuyển đến vị trí của người quan sát, Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập lần lượt 
dùng máy đo thăng bằng và thước đo góc dựng cho Nhạc Dương một bệ quan sát có góc ngắm 
15 độ 46 phút. Nhạc Dương thuận theo góc nghiêng của bệ quan sát nhìn lên trên, tầm nhìn 
xuyên thẳng qua một trụ đá thấp, kế đó là một trụ đá cao, hai điểm nối liền thành một đường 
thẳng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào một trong mấy hang đá phía đối diện. 


“Tìm thấy rồi" Nhạc Dương dằn cảm giác kích động trong lòng xuống, gắng hết sức bình tĩnh 
nói. Đồng thời anh chàng cũng kinh ngạc nhận thấy, khi đứng ở vị trí này, cố định góc ngắm 15 
độ 46 phút, không ngờ lại chỉ nhìn thấy được một cái hang đó, toàn bộ những hang còn lại đều 
biến mất, nhưng chỉ cần hơi ngửa về phía sau hoặc nhìn nghiêng, những hang khác sẽ lập tức 
xuất hiện trong tầm mắt, tất cả như ảo giác vậu. 


Xương Ba tò mò hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy? Đo đạc núi Rắn phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi phải đi đâu. Anh Xương Ba, hết sức cảm ơn 
anh nhé, cảm ơn." 


Đoạn gã quay sang bảo Nhạc Dương: "Nhạc Dương, chúng tôi cần cậu ở lại đây để khóa chặt 
mục tiêu lại." 


Nhạc Dương đáp: "Hiểu rồi. " 


Xương Ba lại hỏi Trương Lập: "Mọi người muốn lên núi Rắn hả? " 


Trang 720/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập gật đầu: "Đúng thế." 
Anh ta quay sang bảo với Trác Mộc Cường Ba: "Tôi biết có con đường tắt, từ đâu có thể đi 
thẳng lên luôn. Có cần tôi dẫn đường cho không? " 


Trác Mộc Cường Ba nắm tay Xương Ba nói: "Cám ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng ta mau đi 
thôi." 


Lúc nàu thứ họ thiếu nhất chính là thời gian. 


Trác Mộc Cường Ba báo cáo với Lữ Cánh Nam: "Chúng tôi ở phía nàu gần hơn các cô bên đấu, 
cửa hang cách chỗ cô chừng ba cây số, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhạc Dương ở đây khóa vị 
trí, rồi sẽ đến gặp chúng ta sau." 


Lữ Cánh Nam đáp: "Tôi biết rồi." 


Trên đường, Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Trương Lập, các cậu còn có phát hiện ra dấu vết gì nữa 
không? ” 


Trương Lập đáp: "Không có, chỉ biết bọn chúng có công cụ nâng vật nặng. Còn nữa, Nhạc 
Dương nói có lẽ là bọn chúng ngồi xe đến đây, nhưng không phát hiện ra dấu vết gì, chắc là đã 
ngụy trang rồi." 


Bọn họ từ lưng chừng núi đất Nạp Nam Tháp đi lên một con đường ruột dê thẳng tới cửa hang 
động kia, Nhạc Dương vẫn liên tục giữ liên lạc. Mắt đã thấy sắp đến được cửa hang động tới nơi 
thì trong núi bỗng nổi lên một cơn gió, cơ hồ tất cả các hang động đều vắng ra tiếng vọng hoàn 
toàn khác với tiếng gió lúc nãy họ nghe trong hẻm núi, rít cao vút, chói tai, toán lên một vẻ dữ 
tợn mà kỳ dị. Xương Ba lúc đầu vẫn còn nói nói cười cười, vừa nghe thấy tiếng gió này, đột 
nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời cũng dừng luôn chân lại. 


"Sao vậy, Xương Ba? " Trác Mộc Cường Ba quay qua hỏi. 
Xương Ba nói: "Mọi người không nghe thấy gì hả? m thanh đó." 
Trương Lập hồn nhiên đáp: "Tiếng gió mà." 


"Không..." Sắc mặt Xương ba trắng bệch, "không phải, đó là Hắc Miêu hoàng hậu, đó là lời 
nguyên của Hắc Miêu hoàng hậu! Tôi, tôi chỉ có thể đưa mọi người tới đây thôi, tôi phải về đâu." 
Nói rồi không ngờ lập tức quay đầu đi về luôn. 


"Xương ba, Xương Bail " Trác Mộc Cường Ba gọi liền hai tiếng, Xương ba mới quay đầu lại cảnh 
cáo: "Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng, nứi Rắn chỉ là núi Rắn, ở đấu chẳng có gì hết. Nhưng 
hôm nay xem ra người già nói cấm có sai, trong núi Rắng có kho tàng của người Cổ Cách, Hắc 
miêu hoàng hậu không cho phéo bất cứ kẻ nào chạm vào kho tàng đó cả, bà ta sẽ nguyên rủa 
tất cả những kẻ nào lại gần, các ông phải cần thận đấy." 


Trác Mộc Cường Ba ngần người ra giây lát, rồi mới nói: "Cám ơn anh." Trong khoảnh khắc 
Xương Ba ngoảnh đầu lại ấu, gã chợt cảm thấu lóe lên một tia quen thuộc. Ánh mắt đó, thật bất 
ngờ lại có vẻ gì đó giống với cha già của gã. Đó là ánh nhìn xa trông giộng, dường như có thể 
nhìn thấu vạn vật. Nhưng gã lập tức nhanh chóng phủ định ú nghĩ này của mình. 


Trang 721/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bọn Trác Mộc Cường Ba vào hang. Đây đúng là một cái hang trống huếch trông hoác, tuyệt đối 
không có gì. Tuy nhiên trong hang bị người ta đào một cái lỗ lớn, nhìn chất đất có thể nhận thấy 
là mới được đào lên chưa lâu. 


Sau khi tìm được cửa hang, Xương Ba đưa Nhạc Dương tới chỗ giao lộ dẫn lên núi, sau đó Nhạc 
Dương và mấy người bọn Lữ Cánh Nam cùng lúc đến nơi. 


"Em sao vậu Mẫn Mẫn? " Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã phát hiện ra sắc mặt Đường Mẫn hơi 
khó coi. 


Lữ Cánh Nam nói: "Vừa nãy đi giữa đường, sắc mặt cô ấy chợt tái nhợt đi, nhưng mà hình như 
đã không sao rồi. " 


Đường Mẫn gật đầu: "Em khỏe lắm, không sao đâu, chắc là lúc lên núi chạy nhanh quá thôi." 
Lữ Cánh Nam nói: "Vậy, chúng ta xuống đó thôi, tôi đi trước dò đường, mọi người theo phía 
sau, xuống từng người một." 


Lữ Cánh Nam buộc dây thừng vào người, chầm chậm thả mình xuống dưới. Giáo sư Phương 
Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: "Hình như cậu vẫn còn điều gì ghi hoặc? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Vừa nãy anh Xương Ba đó nói, chỗ này là kho tàng của Cổ Cách 
vương, bên trong có lời nguyền của Hắc Miêu hoàng hậu. Tôi nhớ khi chúng ta điều tra tư liệu, 
đâu có câu chuyện về Hắc miêu hoàng hậu đâu nhỉ." 


Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi giây lát, đoạn quay sang hỏi mấy người bọn Trương Lập: "Các 
cậu có biết chuyện về Hắc Miêu hoàng hậu không? " 


Trương Lập lắc đầu quầy quậy, Nhạc Dương nói: "Tôi chỉ biết chuyện cảnh sát trưởng Hắc Miêu 
thôi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Những câu chuyện thần thoại lưu truyền trong dân gian nhiều như 
lông trâu lông bò, chúng ta không thể chuyện nào cũng tra ra hết được." 


Lạt ma Á La cũng lên tiếng: "Không cần phải quá lo lắng. Dựa vào bích họa trong các hang 
động trước đó chúng tôi đã thấy cộng với tư liệu của chuyên gia mà Lữ Cánh Nam đang nắm 
trong tau, có thể khẳng định rằng di chỉ nàu còn lâu đời hơn vương triều Cổ Cách rất nhiều. Mục 
dân hiện nay đều là dân di cư cả, chắc chắn là họ đã đem một số câu chuyện về vương triều Cổ 
Cách mà mình nghe được gượng ép đặt vào khu di tích này thôi. " 

Lữ Cánh Nam đã an toàn xuống bên dưới, Ba Tang cũng đã xuống hang. Lạt ma Á La nói: "Câu 
chuyện về Hắc miêu hoàng hậu thì tôi có biết một chút. Chuyện kể rằng trước khi vương triều 
Cổ Cách diệt vong. Cổ Cách vương muốn quyết tử với kẻ thù, nhưng lại không nỡ hụ sinh 
hoàng hậu mà mình yêu thương. Vậy là ngài liền triệu vu sư đến, biến hoàng hậu thành mèo 
đen, hụ vọng bà ta có thể chạy trốn khỏi Cổ Cách trước khi kẻ thù phá thành. Nhưng sau khi 
biến thành mèo đen, hoàng hậu lại không chịu chạy trốn. Quốc vương cố nén niềm đau, vuốtg 
ve mèo đen mà rằng: "Kể từ nay, kẻ nào có được mèo đen, kẻ ấu sẽ là chủ nhân của Cổ Cách." 
Sau khi Cổ Cách bị diệt, Hắc miêu hoàng hậu sống sót, bà vẫn ở trong hình hài meo đen ấy để 
bảo vệ tất cả vàng bạc châu báu của Cổ Cách vương lưu lại, bất cứ kẻ nào muốn cướp báu vật, 
đều bị Hắc Miêu hoàng hậu nguyên rủa. Ít nhất thì một trong các phiên bản của câu chuyện nàu 


Trang 722/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là như vậy đấy." 


Mọi người nghe câu chuyện sơ lược đã cảm thấy chẳng liên quan gì đến họ, duy chỉ có mình 
Trác Mộc Cường Ba là không nghĩ như thế. 


Đường Mẫn là người xuống thứ ba. Trác Mộc Cường Ba nắm chắc dây thừng, đồng thời cũng 
tạm gác chuyện kia sang một bên, cùng với những người khác trèo xuống hang. Gã không thể 
nào tránh nổi cảm giác là câu chuyện về Hắc Miêu hoàng hậu ấy khơi gợi cho mình một điều gì 
đó. 


Toàn bộ lối vào xuyên qua tâng đất đặc, trượt xuống dưới chừng bảy tám chục mét thì đến vùng 
bụng rộng mở của gò núi thổ lâm. Đoạn lối vào cũng kéo dài đến mười mấu mét, nếu không tìm 
được chính xác, cố đào bừa ở chỗ khác để xuyên vào lòng núi thì cho dù có các công cụ đào đất 
hiện đại e là cũng phải mất thời gian mười mấy ngày mới xuống được đến nơi. Nếu không có 
bản đồ, chắc không thể nào phát hiện ra nơi này được, e là có thêm một nghìn năm nữa, ở đây 
vẫn cứ như thế này chứ không hề suy suyển. 


Chín người tập trung dưới lòng đất, nhìn lối thông tối om hẹp như trong hang động đá vôi, 
không khỏi có chút thấp thỏm bất an trong lòng. Đường hầm nhân tạo bên trong thổ lâm này 
giống như địa đạo ngầm thời chiến, đường đi gập ghẻnh, rất nhiều chỗ ngoặt, lòng hang không 
cao, phải khom người mới tiến lên được, nhưng không có nhánh rẽ hay cạm bẫy cơ quan gì. Tuy 
vậu, chỉ riêng chuyện phát hiện được lối vào này đã là khó khăn lắm rồi. 


Đi được hơn nửa tiếng, Trác Mộc Cường Ba để ý thấy mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết 
nứt không ngừng gió thổi ra, thoang thoảng có thể nghe thấy tiếng gió luồn lách rít gào, tựa như 
âm thanh ta nghe thấy khi bịt chặt cả hai tai lại vậu. Mới đầu, vết nứt ấy chẳng qua chỉ là một cái 
khe nhỏ, về sau đường hầm càng ởi sâu xuống dưới vết nứt càng rộng thêm, bằng bàn tay rồi 
dân bằng eo hông người, rõ ràng khe nứt cũng thuộc loại trên nhỏ dưới lớn. Trương Lập thử 
ném một cục đá xuống, rất lâu sau không nghe thấy tiếng vọng, không hiểu rốt cuộc là sâu bao 
nhiêu mét nữa. 


Đa Cát đắc ý dẫn ra truyền thuyết trong thôn nhà anh ta: "Không cần thử nữa, khe nứt nàu 
thông thẳng xuống suối vàng, rơi xuống là vào chuyển thế luân hồi luôn, căn bản không có đáu 
đâu." 


Lữ Cánh Nam nhấn mạnh: "Cần thận chút, khe nứt này có thể thông với sông ngầm dưới lòng 
đất, rơi xuống đó thì cơ hội leo lên là rất nhỏ đâu, " 


Tiếp tục đi xuống, khe nứt ấu không ngờ lại càng lúc càng lớn dần, con đường dưới chân bọn 
Trác Mộc Cường Ba thì càng thắt lại, xung quanh trở nên tối đen như mực, cả bọn đoán rằng 
mình đã ở sâu hơn trăm mét dưới lòng đất. Giáo sư Phương Tân nhận thấy chất đất xung quanh 
đã khác, đã từ đất sa mạc hóa ban đầu chuyển thành nham thạch núi lửa, nếu tiếp tục đi sâu 
xuống, đoán chừng sẽ còn có thay đổi nữa. 


Cả đoàn cứ thế đi mãi, đột nhiên ánh sáng trên mũ của Lữ Cánh Nam ởi đầu tiên tắt phụt. Mọi 
người đang tưởng có chuyện bất ngờ xảy ra, chợt nghe Lữ Cánh Nam nói: "Cẩn thận, phía trước 
là khe nứt lớn. Dán sát người vào vách đá, ở đây toàn là đường nhỏ lơ lửng giữa tâng không 
thôi." 


Trang 723/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mọi người ra khỏi thông đạo mới nhận thấu cả bọn đi ra một khe nứt hẹp. Vừa đi ra, khe nứt 
bên trái đột nhiên tăng từ một mét chiều rộng lên đến mấy mét, thậm chí còn rộng hơn, còn 
không gian trên đỉnh đầu trong chốc lát cũng tăng lên mấy chục mét. 


Không gian tối đen như mực đột nhiên khác hẳn, ánh sáng của mũ phát sáng bỗng chốc chỉ còn 
như ngọn lửa đom đóm, thậm chí cả con đường dưới chân cũng không thể nhìn rõ được nữa. 


Trương Lập bước hụt chân, suýt chút nữa thì ngã, ngọn đèn pha đang cầm tay rơi tuột xuống, 
anh chàng lầm bảm chửi: "Đường...đường kiểu gì thế này, sao hẹp thế, gần như là con đường ở 
bên bờ song Nhã Lỗ Tạng Bố rồi còn gì." 


Nhạc Dương nói: "Lại còn phải nói nữa à, ở đâu chẳng còn chút ánh sáng nào, so với con đường 
bên sông còn nguy hiểm hơn ấy chứ." 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Không sai, đây là một hẻm núi sâu nằm hoàn toàn bên dưới lòng đất. 
Dựa theo những gì chúng ta có thể nhìn thấy lúc nàu, quy mô của nó chỉ sợ không nhỏ hơn sông 
Nhã Lỗ Tạng Bố đâu." 


Mọi người đều chăm chú nhìn ánh sáng ngọn đèn pha yếu dần vếu dân, cuối cùng rồi chỉ còn 
một chấm nhấp nháy rồi biến mất, giáo sư Phương Tân rùng mình thốt lên: "Trong không gian 
hoàn toàn tối tăm, ánh sáng đèn pha này ngoài nghìn mét vẫn có thể nhìn thấu, cái khe...khe 
vực nàu không ngờ lại sâu như thế...đúng là, đúng là gặp ma rồi." 


Lạt ma Á La nghi hoặc: "Chẳng lẽ lại thông xuống suối vàng thật..." 
Ba Tang lạnh lùng nói: "Cho dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng ngại gì nữa đâu." 


Lữ Cánh Nam nghiêm giọng: "Mấy người có biết khe vực ở sông Nhã Lỗ Tạng Bố sâu bao nhiêu 
không? Độ sâu trung bình đã hơn năm nghìn mét rồi, nếu tính thêm cả đỉnh Nam Ca ba Ngõa 
hay đỉnh Gia La Bạch Lũy, độ sâu của khe núiphải vượt quá bảy nghìn mét.. Mặc dù độ cao 
trung bình so với mặt nước biển của thổ lâm Cổ Cách thấp hơn hai ngọn núi cao kia, nhưng khả 
năng khe núi dưới lòng đất này sâu hai ba nghìn mét cũng không phải là không có.” 


Mọi người tiếp tục đi sâu xuống, cuối cùng cũng đến được tận cùng con đường nhỏ thì trông 
thấy dây thừng của bọn merkin để lại. Phía bên đối diện thấp thoáng ánh sáng, đó là ống phát 
sáng của bọn Merkin đốt lên. Trương Lập nói: "Bọn chúng đi trước rồi, chúng ta cũng mau qua 
đó thôi.” 


Nhạc Dương nói: "Đám thừng móc này cũng vừa buộc vào, bọn chúng mới qua chưa lâu đâu, 
chúng ta vẫn còn có thể đuổi kịp đấy." 


Lữ Cánh Nam xua tay nói: "Không vội, nếu bờ bên kia có để lại một người canh giữ, chúng ta 
muốn quan đó thật không dễ dàng chút nào đâu. Ail Ai đã lên dây thừng rồi? " 


Liên đó nghe tiếng Trương Lập kêu lên: "Ấy, Đa Cát! Trở lại đâu! " Chỉ thấy cái bóng đen gầu 
gò ấu đã khuất xa mất. Nhạc Dương chậc lưỡi: "Bò nhanh thật đấu." 


Lạt ma Á La nói: "Người suốt ngàu ởi lại trên dâu xích vắt ngang sông thì bò dây thừng nàu 
chẳng lẽ còn không dễ ư? " 


Lữ Cánh Nam lập tức quyết định: "Đa Cát không thể liên hệ với chúng ta được, lại không có cả 


Trang 724/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vũ khí nữa. Trương Lập theo anh ta. Những người còn lại ở đây đợi hồi âm của họ." 


Bóng tối lặng im lừng lững, thời gian trôi đi như chậm hẳn lại, Trác Mộc Cường Ba cảm tưởng 
như đang trở lại nơi gã lần đầu tiên thực nghiệm Mật tu. Đường Mẫn hạ giọng thì thảm: "Những 
ánh lửa bên kia trông cũng đẹp mắt thật đấu nhỉ." 

Giáo sư Phương Tân nói: "Mọi người có phát hiện ra không, những đốm lửa ấy rất có quy 
luật. Giống như những hình tam giác ngược nối liền bằng một đường kẻ chỉ vậy" 


Lạt ma Á La có thị lực tốt nhất, nhanh chóng nhìn ngay ra quy luật của đám lửa ấu: không chỉ có 
một đường, số đường nét được thắp sáng ít nhất có tới mười ba, vài đường phân bố đối xứng, ở 
giữa có một khoảng tối rất lớn, xét theo độ sáng, các hình tam giác có cái ở gần, có cái lại ở rất 
xa. Những đốm lửa nhỏ kết thành một vệt dài ấu khiến lạt ma Á La nhớ đến hình ảnh ông từng 
nhìn thấy trong quá khứ: Tượng thần Ma He Thủ La khổng lồ vươn ra mười tám cánh tay, mỗi 
cánh tay nâng một tòa Phật tháp đảo ngược. Tương truyền, đó chính là thiển phòng để người 
xưa tu luyện. Rất lâu rất lâu trước đâu, những Mật tu giả vượt qua cấp cách tây sẽ có vinh dự tiến 
vào Thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào...lẽ nào...đâu chính là Thánh luyện đường 
của Mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? ! 


Đường Mẫn nói với Trác Mộc Cường Ba: "Anh xem kìa, mất đường sáng nối liền những hình 
tam giác lại với nhau cứ như con nhện vươn tám cái chân ra ấy nhỉ." 


Ánh mắt Lạt ma Á La lóe lên một tia sắc lạnh, thảm nhủ: "Cô bé này quan sát nhanh nhạy 
thật." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm? Nghe Mẫn Mẫn nói vậu, giờ nhìn cũng giống thật đấy." 
Nhạc Dương cũng lên tiếng: "Vậy thì cái chỗ tối đen ở giữa ấy là gì thế, thân hình à? " 


Mọi người trầm ngâm quan sát, quả thật nhìn kỹ thấu rất giống, thêm nữa những vệt sáng loang 
lổ lờ mờ còn tạo thành một hình người có mấy cánh tau. 


Ba Tang nói: "Nếu đây đúng là một pho tượng Phật, vậy thì e là hơi to quá." 


Lạt ma Á La nghĩ thảm: "Người chưa từng trải sự đời sao biết được! Đại thân Ma Hê Thủ La trấn 
áp cõi u minh địa phủ, chân đạp suối vàng, đầu đội trời xanh, thân cao vạn nhẫn, đâu phải lọai 
như ngươi có thể biết đến." 


Giáo sư Phương Tân hỏi Nhạc Dương: "Tượng Phật lớn nhất cậu từng trông thấy bằng chừng 
nào? ” 


Nhạc Dương nói luôn: "Lạc Sơn Đại Phật chứ còn gì nữa, đấy mới gọi là tol Một cái vai tượng 
Phật đủ làm sân bóng rổ...bệ bên dưới chân tượng cũng phải bằng cái sân bóng đá ấu." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Á, Lạc Sơn Đại Phật đúng là tượng Phật đá hàng đầu, có điều đến giờ 
thì cũng không còn là tượng Phật cao nhất nữa rồi. Tổng chiều cao của Lạc Sơn Đại Phật hình 
như chỉ khoảng hơn 70 mét, mà Linh Sơn Đại Phật mới xây dựng mấy năm trước nếu tính cả bệ 
bên dưới đã cao đến trăm mét, gần đây lại nghe nói có Lỗ Sơn Đại Phật tính chiều cao cả bệ thì 
lên đến một trăm năm mươi mét, hiện nay là tượng Phật cao nhất thế giới. " 


Lạt ma Á La kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ mới đây lại có thêm tượng Phật lớn đến thế, nếu 


Trang 725/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có cơ hội tôi phải đi bái tế mới được. " 


Ba Tang đã đoán được ẩn Úú của giáo sư Phương Tân, đột nhiên cười gằn một tiếng hỏi: "Mấu 
người đã thấu qua bức tượng Phật khổng lỏ nào cao hơn một nghìn mét chưa? " 


Ngoài giáo sư Phương Tân và Lạt ma Á La, những người khác đều ngẩn ra, tiếp đó giật mình 
kinh hãi. Nhạc Dương kêu lên: "Làm gì có chuyện ấy? ! Một nghìn mét là khái niệm gì chứ? 
Công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện na cũng chưa quá năm trăm mét đó." 


Đường Mẫn cũng lên tiếng: "Một nghìn mét là bằng nhà chọc trời hơn hai trăm đến gần ba trăm 
tầng rồi, tượng Phật gì mà xây cao thế được." 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng nguyên liệu đá thôi cũng chẳng 
kiếm đâu ra được tảng đá nào to thế cả." 


Lữ Cánh Nam im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn Lạt ma Á La. Ánh mắt vị sư già hướng về phía 
xa xa, nhìn chằm chằm vào những điểm sáng kia không chớp. 


Giáo sư Phương Tân chỉ tay về phía ánh sáng, điểm đạm nói: "Trước mặt mọi người đây, nếu 
đúng là một pho tượng Phật, vậy thì chính là pho tượng khổng lô cao hơn một nghìn mét đó. 
Một pho tượng bị chôn sâu dưới lòng đất không thấu ánh sáng mặt trời, một vật thể khổng lô, 
một kỳ tích của nhân loại. " 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngây người: "Sao cơ, tượng phật cao hơn nghìn mét à? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: “Tôi suy đoán theo tỉ lệ, cứ dựa vào trọng lượng và độ võng của 
dâu thừng, cùng với khoảng cách tối đa mà ánh đèn pha có thể chiếu đến, thì từ chỗ chúng ta 
bên này sang tới bên kia cách nhau chừng trên hai trăm mét. Dùng một phép tóan đơn giản so 
sánh tỉ lệ giữa kích cỡ vật thể khi nhìn thấy cách xa hai trăm mét và kích cỡ thực tế của nó, tôi 
có thể khẳng định rằng hình tam giác ngược ở gần chúng ta nhất định cũng phải cao từ một 
trăm mét trở lên. Căn cứ vào tỉ lệ giữa vệt sáng tượng trưng cho cánh tay và hình tam giác 
ngược cũng có thể tính ra được nó rất dài, kế đó lại dựa vào tỉ lệ giữa các hình tam giác với vệt 
sáng, chỉ riêng phần cánh tay nhô ra khỏi vách đá đã phải dài hai trăm mét rồi, vì vậu tôi ước 
tính cả cánh tay này dài khoảng bốn trăm mét gì đấy. Nếu đúng là một pho tượng Phật, mà chỉ 
riêng chiều dài cánh tay đã lên đến bốn trăm mét, thì chiều cao của cả pho tượng suụ ra phải rất 
lớn. Hơn nữa, nham thạch núi lửa ở vùng này thuộc loại có cấu trúc chắc nhất và rắn nhất, khe 
vực dưới lòng đất này sâu cũng quá nghìn mét, nên đục đẽo trên vách đá một pho tượng Phật 
khống lỏ cao khoảng nghìn mét là rất có thể." 


Lữ Cánh Nam thắc mắc: "Vậy còn trọng lực thì sao? Làm sao họ giải quyết được được vấn đề 
trọng lực? Độ dài tới bốn trăm mét, nham thạch phải gánh chịu trọng lượng tự thân nó đã là cực 
hạn rồi, làm sao có thể nâng thêm một kết cấu hình tam giác ngược cao đến cả trăm mét nữa? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Chuyện này thì tôi không biết, có điều nhất định là có cách làm 
được thôi. Nếu có thể đục đẽo ra một bức tượng Phật lớn như thế, thì cũng đâu phải chuyện 
mấy trăm người làm trong mấy chục năm là xong được đâu." 


Lúc này Trương Lập đã baá tin lại: "Bên nàu không có kẻ địch, chúng tôi đã chiếm được vị trí có 
lợi rồi, mọi người mau qua đi. Qua đây mà xem kỳ tích! Trời ơi là trời, kỳ quan thứ chín của thế 
giới đâu rồi. Đảo Huyền Không tự! Đảo Huyền Không tự! " 


Trang 726/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy thắc mắc khó hiểu: 
"Chuyện này là sao, sao lại không phái người canh giữ? Ở bên kia chỉ cần để lại một người canh 
giữ, những kẻ đi sau căn bản là không thể qua được mấy sợi dâu thừng này. Merkin là chuyên 
gia của binh đoàn đặc chủng, hắn không thể nào phạm phải sai lâm thế này được, chẳng lẽ bọn 
chúng nhận định chúng ta không thể đến đây trong thời gian ngắn như thế hay sao? Hay là đã 
bố trí mai phục ở chỗ nào đó khác? " 


Trèo qua dây thừng đến đầu bên kia, Lữ Cánh Nam liền nhìn thấy cảnh ]ợng như trong một quả 
cầu thủy tỉnh, bèn nhủ thầm trong bụng: “Thì ra là thế..." 


Toàn thể các đội viên đều leo qua dâu thừng thuận lợi, lúc ấu mới thấy cả một thế giới hoàn 
toàn khác trải ra trước mắt. 


Merkin đang bôi thuốc mỡ lên chỗ mí mắt sưng phù, mình mấy trên dưới thâm xanh thâm tím 
cả. Soares cũng không hơn được bao nhiêu, trên trán có một vệt đen to tướng. Merkin thở hồng 
hộc nói: "Coi như là sống, tình hình tử thương ra sao? 


Max liền báo cáo: "Chết ba thằng, bảy thằng bị thương khá nặng, đã tiêm thuốc giảm đau rồi, 
miễn cưỡng thì vẫn có thể hành động." 


Merkin nói: "Đợi chút đã, chúng ta còn bao nhiêu thuốc giảm đau? " 
Max đáp: “Thứ này, còn lại cũng không nhiều nữa... " 


Merkin lo lắng thầm nhủ: "Thật không ngờ, mới tới tòa thứ mười hai mà đã...Thôi bỏ đi, đằng 
nào cũng dùng chúng làm vật hụ sinh thôi mà." 


Soares cầm trên tau chiếc máy điều khiển từ xa như cái điện thoại di động, chăm chú quan sát 
màn hình hiển thị. Cần phải hết sức cẩn trọng, đã tổn thất mười ba con bồ câu, hai mươi con 
chuột bạch, ngoài ra còn mất bốn mạng người nữa. Y thầm chửi rủa sao cái nơi chó chết này lại 
lắm cơ quan cạm bẫy đến thế. Lần đầu tiên đến địa cung Ahezt, y đã cảm thấy nơi đó thật sự là 
nguy hiểm tột cùng rồi, đâu đâu cũng có nguụ cơ, mỗi bước đi đều là cạm bẫu, nhưng đem so với 
cái Đảo Huyền Không tự này, gần như là đệ tử gặp sư phụ vậy. Ở đây có rất nhiều cơ quan 
khiến người ta chẳng thể nào mà lần, căn bản không biết làm sao mà bị khởi động. Chẳng lẽ 
đúng như Mekin nói, chỗ nàu vốn được xây dựng để huấn luyện cho cái đám Mật tu giả đáng sợ 
ấu hay sao? Đang nghĩ ngợi, chợt thấu ánh đỏ nhấp nháy một cái, Soares liền cười cười nói: "Ê 
Ben, bọn chuột nhắt vào rồi. Có chín con.” 


Merkin hình như hơi ngạc nhiên nói: "Nhanh thế kia à? " 
Max vội cuống lên: "Ông chủ, để tôi dẫn người đi thịt chúng nó." 


Merkin lập tức mắng phủ đầu: "Cái đầu mày làm bằg gỗ hả, suốt ngày chỉ muốn chém chém giết 
giết! Mày biết chúng nó có vũ khí gì không? Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi? Vậy ở đây bọn 
tao có cần người nữa hay không? Tìm thấy bản đồ quan trọng hơn hay là làm thịt bọn chúng 
quan trọng hơn hả? ” 


Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp: "Chúng nó không dễ gì đuổi kịp chúng ta đâu, cứ tìm bản đồ 
trước quan trọng hơn, đầu óc không thể phân tán được, đi thôi! Thằng ngul " 


Trang 727/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Đợi chút đã." Merkin mới đi được hai bước, liền quay sang bảo hai tên trong đám thuộc hạ: 


"Thái, Hoàng, hai chúng mày ở lại canh giữ tầng này, nếu bọn chúng nó có thể đến được đây, 
ha ha..." 


Ngưu Nhị Oa chủ động xung phong giết giặc: "Tôi muốn ở lại, ông chủ." 


Merkin xua tay nói: "Không được, mày đi theo bọn tao, lần sau đi, để thù hận của mày lên đến 
cực điểm đã. " 


Trang 728/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương G - Thánh Cuyên Đường 


Phải đến gần, cả bọn mới nhìn rõ diện mạo thật của Đảo Huyền Không tự. Cung khuyết trên 
trời, thành lũy dưới màn đêm, những ngọn đuốc đó sáng rực rỡ như vô số ngọn đèn kéo quân 
phiêu diêu bất định trong bóng tối đen kịt, lấp lánh hiện lên thành những quầng sáng khiến 
người ta phải chói mắt. Xa xa, gần gần, những tòa tháp ngược thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh 
lửa, lờ mờ trông thấy cả hình vẽ màu bên ngoài cửa sổ, nếu dưới ánh mặt trời đó nhất định sẽ là 
một cảnh tượng khiến người ta phải sững lại ngất ngây, trầm trồ ngưỡng mộ. Chỉ tiếc nỗi tất cả 
lại ở trong chốn đêm đen vĩnh cửu này! 


Đứng trên bình đài, nhìn những ngôi Đảo Huyền Không tự nhấp nháy như các vì tỉnh tú, người 
ta chợt có cảm tưởng như chìm trong ảo giác mà lạc bước chốn Thiên đình. Nếu không có 
những ngọn lửa thắp trên thông đạo nối liền ở giữa, Đảo Huyền Không tự thật chẳng khác gì 
những ngọn đèn Khổng Minh lửng lơ trôi giữa trời. Mọi người đều vịn lan can mải ngắm nhìn, 
dõi mắt ra tận tít xa, trong giây lát bất giác quên đi cả mục đích của chuyến đi. 


Lữ Cánh Nam vốn định mắng cho Đa Cát một trận nên hồn, nhưng tên tiểu tử ngày cứ lè lưỡi 
trợn mắt không ngừng làm trò quỷ. Cũng may tối qua trò chuyện với mọi người, Đa Cát đã biết 
bà cô già này tương đối bá đạo ngang ngược, anh chàng lùn mới không giở cái lý luận "đàn bà 
sao lại giáo huấn ngược lại đàn ông thế này, thế chẳng phải trời đất đảo lộn rồi sao" của mình 
ra, bằng không Lữ Cánh Nam cũng thật lo lắng mình sẽ không khắc chế được bản thân, chỉ e sẽ 
nhảy lên tung cước đá văng cái tên lùn ấy xuống vực sâu không đáy luôn. 


Nhạc Dương nhìn những ngọn đèn tựa như dẫn đường trải tít tắp ra xa ở phía dưới cho tới lúc 
ánh sáng biến mất trong màn đêm đen mù mịt, lầm bẩm nói một mình: "Nhìn hình dáng dải đèn 
ấy thì đúng là cánh tau rồi, đâu đúng là một pho tượng Phật lớn đấu. Ôi trời ơi, to thật, những 
ngôi chùa ngược lớn có nhỏ có này đều được ngài ấu nâng trên tay đấu, chúng ta chẳng qua chỉ 
là một con kiến trên tay tượng Phật nàu mà thôi. " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tượng Phật lớn thế nàu...tượng phật lớn thế này...Đâu không phải là 
công trình một sớm một chiều mà hoàn thành được đâu. Khối...khối lượng công việc của nó, 
gần như có thể so với Vạn Lý Trường Thành chứ chẳng chơi. Ít nhất cũng phải cần đến cả vạn 
người thợ, tốn hết trăm năm thời gian mới hoàn thành được. ” 


Ba Tang lạnh lùng buông một câu: "Chỉ tiếc một điều, cái thứ xây dưới lòng đất không thấy ánh 
mặt trời này là điểm bất thường, pho tượng đồng ở giữa thì mặt mày hung ác, nơi này xem ra 
quả nhiên là cùng một mạch với Cánh cửa Sinh mệnh kia, vừa âm u lại vừa đáng sợ.” 


Trác Mộc Cường Ba và Đừơng Mẫn đứng ở phía Tây đàn tế. Đường Mẫn tung tăng như cô bé 
gái, vui vẻ thốt lên: "Đẹp quá, đẹp quá, giống như bầu trời sao trong địa cung Ahezt ấy nhỉ, chỗ 
này cứ như là nơi ở của các vị thần tiên ấu." 


Trác Mộc Cường Ba đùa đùa nói: “Theo kinh nghiệm của anh, càng là nơi đẹp đẽ mê lu thì lại 
càng nguy hiểm đấy. Chỗ này cũng là Thánh địa của thôn Công Bố, nếu chưa từng có người đi 
vào, cơ quan cạm bẫy bên trong..." nói đến đâu gã đưa mắt liếc sang phía Đường Mẫn. 


Trang 729/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn lúc này cũng đang quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba: bốn mắt nhìn nhau, đôi bàn 
tay bé nhỏ của cô nắm chặt bàn tay to tướng của Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt toát lên vẻ kiên 
nghị của người sẵn sáng trả giá để bảo vệ hạnh phúc của mình, giọng nói nghe như vắng từ nơi 
chân trời, lại sao như ở gần ngay trước mặt: "Anh đi đâu, em theo đó." 


Trác Mộc Cường Ba buông tau Đường Mẫn, ôm chặt cô vào lòng, gió thổi áo bau phất phơ, hai 
người hòa vào nhau làm một. 


Lạt ma á La và Lữ Cánh Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía Bắc. Lạt ma Á La thở dài nói: 
"Con đường lần nàu không dễ đi đâu, ta để nghị để họ ở lại đây hết, chỉ hai người chúng ta tiến 
vào trong thôi. Than ôi, dù là hai chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể..." 


Lữ Cánh Nam lắp bắp nói: “Tại...tại sao? Thế nào mà..." 

Lạt ma Á La thấp giọng hỏi: "Lẽ nào con chưa nhìn ra đâu mối gì hay sao? " 

Lữ Cánh Nam không hiểu: "Đầu mối? Đại nhân, người muốn chỉ..." 

Lạt ma Á La lắc đầu: "Lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến Thánh... luuện...đường? " 


Lữ Cánh Nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, nơi từng khiến cô không biết bao ngày đêm 
mong muốn khát khao được đến lại ở ngay trước mắt đây sao? Lại ở ngay dưới chân cô đây hay 
sao? Đệ tử Mật tông sau khi tu thành cấp cách tây liền có tư cách trác nhân ba để tiến hành tu 
luyện ở tầng cao hơn, trong tất cả các trác nhân ba sẽ có một người ưu tú nhất được chọn ra, 
sau này sẽ có tư cách kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba đại lạt ma, tiến vào Thánh luyện đường tu 
hành. Sư phụ đã từng hết sức ngưỡng mộ nói với cô rằng, đó là nơi khiến không biết bao nhiêu 
Mật tu giả hướng về, chỉ hiểm một nỗi, Thánh luyện đường đã bị vùi lấp trong con sông dài lịch 
sử, cánh cửa lớn mở đến đẳng cấp tu hành cao hơn đã vĩnh viễn bị đóng lại rồi. 


Lạt ma Á La nói: "Nếu đơn thuần chỉ là Thánh địa giấu bản đô, dù có cơ quan cạm bẫu thì cũng 
có hạn, nhưng nơi này là Thánh luyện đường, vốn là chỗ được xây nên để các Mật tu giả hành 
lên cấp độ cao hơn. Cơ quan trong Cánh cửa Sinh mệnh chỉ là để bảo vệ chìa khóa mở nơi nàu 
ra thôi mà đã là lợi hại nhường ấy rồi, cơ quan cạm bẫu ở đây thế nào chắc có thể đoán biết ra 
được. Ta và con có tự lo cho mình được hay không hãy còn chưa biết, bọn họ sao có thể qua nổi 
chứ? ” 


Lữ Cánh Nam ngần ngừ nói: "Nhưng con nên nói thế nào đây? Đã tới chỗ này rồi, nhất định 
bọn họ sẽ không đồng ý đâu. " 


Lạt ma Á La thoáng chản chứ, nhất thời cũng vô kế khả thi, hồi lâu mới nói: "Cứ nói thực ra, 
nghe ý kiến của họ xem thế nào, người khác thì không ngại, chỉ là, nhất thiết phải bảo vệ 
Chữa... 


Lữ Cánh Nam gật đầu tỏ ra hiểu Ú. 


Lữ Cánh Nam gọi mọi người tập trung lại, nói: "Khả năng quan sát của mọi người đều rất nhạu 
bén, cũng đều nhìn thấu cả rồi, đây là một pho tượng Phật khổng lỏ cao đến cả nghìn mét, 
chúng ta đang ở trên một ngọn tháp ngược được pho tượng này nâng trên bàn tay. Vừa nãu 
nhất thời sơ suất nên tôi quên mất, giờ mới nhớ ra, nơi này đã từng được đề cập đến trong tư 
liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp, chính là nơi để giáo đồ của tông phái bảo vệ Thánh miếu 


Trang 730/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiến hành huấn luyện. Cơ quan cạm bẫy ở đây nhiều hơn ở Cánh cửa Sinh mệnh gấp cả chục 
lần chứ không ít hơn, mà mức độ nguy hiểm cũng cao hơn cơ quan cạm bẫu ở Cánh cửa Sinh 
mệnh kia nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng với trình độ trước mắt của mọi người vẫn chưa 
thích hợp với hành động lần này. Tôi quuết đinh, tôi và Lạt ma Á La sẽ đi tranh đoạt bản đồ, 
còn mọi người ở lại đâu đợi tin tức của chúng tôi..." 


“Thế làm sao được! " Lữ Cánh Nam còn chưa có cơ hội nói hết câu, mọi người đã xôn xao nhốn 
nháo. Lạt ma Á La cũng biết chuyện nàu không dễ làm, chỉ trằm ngâm im lặng. Bây giờ, những 
khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự hóa mới hoàn toàn lộ ra, nhìn đích đến đã ở ngay 
trước mắt, các đội viên hết thảu đều mồm năm miệng mười, chẳng hẻ chịu phục tùng giáo quan. 
Lữ Cánh Nam vếu ớt giải thích: "Tôi làm vậu đều là vì nghĩ cho mọi người tôi, chớ nên hụ sinh 
vô ích, vì cả tôi và Lạt ma Á La cũng không đủ tự tin có thể vượt qua được chỗ này đâu." 


"Phản đối, phản đối” 
"Không đồng ú, không đồng ý" 


"Nhìn thấu những ngọn đèn sáng lên kia không? Giáo quan? Đó chính là bọn Ben đấy, bọn 
chúng còn qua được, sao chúng tôi lại không? 


"Chúng tôi cùng đến đây. Từ lúc bước vào doanh trại huấn luyện, chuyện sinh tử chúng tôi đã 
gạt ra khỏi đầu óc rồi. Sao giáo quan lại có thể nói ra những lời như thế, chẳng phải là khiến 
người ta chạnh lòng lắm hay sao? " 


"Mặc dù làm vậy có thể là mạo hiểm, nhưng dù sao chúng ta cũng đâu phải là người làm công 
tác khảo sát khoa học, nếu chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu toàn thì vĩnh viễn chẳng tìm thấy 
cái gì đâu. ˆ 


Lữ Cánh Nam liếc mắt nhìn sang phía lạt ma Á La. Vị sư già cũng không biết phải làm sao, chỉ 
khe khẽ lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói: "Được rồi, nếu đã vậy, mọi người phải đi sát phía sau, nhớ 
kỹ là phải hết sức cẩn thận. Đây là một pho tượng Phật mười tám ta, cũng tức là có mười tám 
tóa nhà phật tháp lộn ngược, muốn vào tòa nhà chính, thì buộc phải lần lượt đi qua mười tám 
tòa nhà tháp ngược này, mỗi tháp đều có các cơ quan cạm bẫy khác nhau. Nếu không đi được 
thì đừng cố, đợi cả nhóm quay lại rồi sẽ cùng rút lui, đã hiểu hết cả chưa? Còn nữa, trên mấy sợi 
dây thừng kia có lắp đặt thiết bị cảm ứng, cũng có nghĩa là, bọn tên Ben đã biết chúng ta đến 
đây rồi." 


Mọi người hứa hẹn đảm bảo, rồi lập tức xuất phát. Từ chỗ sàn bị lật lên đi vào trong tháp dựng 
ngược, nhìn thấy quang cảnh mà bọn Merkin đã thấy, có điều lúc này trong tháp đã sáng rực 
ánh đèn, từ trên xuống dưới khiến người ta lạnh hết cả người, ở giữa lại có một cây trụ đồng tựa 
như câu Kim Cang bổng của Tềể Thiên đại thánh từ Thiên đình đâm xuyên xuống địa phủ. 
Trương Lập rùng mình sởn gai ốc, vừa mới bước vào, đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn trống 
huếch trông hoác nàu âm phong gào rít, quủ khí mù mịt bốc lên dưới ánh lửa, trong lòng chợt 
trào dâng cảm giác sợ hãi khó hiểu trước nơi được gọi là Thánh luyện đường tôn giáo nà, nơi 
tất cả các kiến trúc, tất cả các tượng Phật đều không giống với những gì anh từng thấy trước đây, 
hoàn toàn không hề giống. 


Bước vào trong tháp, lạt ma Á La khom người quan sát, đoạn nói: lÑ): ván này là thiết mộc, lại 
phết thêm sơn keo, ngàn năm cũng không mục nát đâu." 


Trang 731/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập thắc mắc: "Cái gậy đen kìn kịt ở giữa kia là gì thế nhỉ? " 


Lạt ma Á La đáp: "Nếu tôi đoán không lảm, đấy là đồng, chống đỡ tòa tháp ngược này và cả 
cánh taw toàn là trụ đồng đặc ruột thôi. " 


Nhạc Dương lè lưỡi thốt lên: "Uầu, câu trụ đồng to thế này thì phải dùng bao nhiêu là đồng mới 
đủ chứ." 


Giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Tây Tạng là vùng có mỏ đồng, trụ đồng này tuy lớn, nhưng so 
với cả pho tượng Phật khổng lồ này thì rõ là chẳng đáng gì rồi." 


Cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dân bên dưới. Đi được mấy vòng, Đường Mẫn không nén nổi 
tò mò lên tiếng hỏi: "Lạ thật đấy, những cái vòng gỉ sét trên lan can và cả chông chọn dưới kia 
dùng để làm gì thế nhỉ? " 


Lạt ma Á La nói: "Có lẽ chính là dùng để huấn luyện, vòng sắt gắn xích sắt nối liền với trụ đồng 
ở giữa, vắt ngang qua không trung, những người tu hành tu luyện trên sợi xích này. Còn những 
chông nhọn dưới kia hả, nếu như rơi từ trên xích sắt xuống, thì sẽ bị chông nhọn đâm chết, 
tuyệt đối không có khả năng sống sót." 


Nhạc Dương kêu lên: "Phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá đi. " 


Ba Tạng thầm nhủ: “Thì ra phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều này 
từ thời cổ đại đã có rồi, chứ không phải phát minh của người ngày nay." 


Lại đi thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương chợt kêu lên: "Mọi người nhìn phía dưới kia xem, hình 
như có người. " 


Lữ Cánh Nam lấy ống nhòm ra, lợi dụng ánh lửa quan sát phía dưới, quả nhiên đúng là có một 
xác chết năm ngang trên hàng chông nhọn, mũi chông đâm lút qua thân thể hắn, chỉ ló một 
chút ra bên ngoài. Cô điểm đạm nói: "Là lính đánh thuê, sao hắn lại chết nhỉ? Chẳng lẽ bị người 
ta ném xuống? " 


Lạt ma Á La nói: "Vậy thì phải cẩn thận đấy, nói không chừng phía trước có cơ quan cạm bẫu gì 
đó cũng nên.” 


Càng đi xuống dưới, vòng xoáy ốc càng nhỏ, giờ thì mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba có thể 
nhìn rõ trụ đồng khổng lô ấy, đã gỉ hoen gỉ hoét, đứng sừng sững trước mặt chúng nhân, cao 
thâm khó dò. Đang đi, bỗng nhiên Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Cần thận", chỉ thấu cánh tay 
gã vươn ra, chộp lấy Nhạc Dương, cả hai đột nhiên tung người lên, bị hất về phía giữa tòa tháp. 
Trong lúc nguy cấp, Trác Mộc Cường Ba vội vung tay lên, dâu móc bắn phập vào vách tường. 
Nhạc Dương mặc dù chậm mất nửa nhịp, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, dây móc cũng 
bắn vù ra quấn vào lan can. Hai người cùng đáp xuống tầng cầu thang gỗ bên dưới, tuy kinh hãi 
nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. 


Lữ Cánh Nam cả kinh hỏi: "Chuyện gì vậy? ” 


Bọn họ ởi phía trước không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương 
đi giữa lại bị hất văng ra ngòai, mà lúc sự việc xảy ra, chỉ có mỗi giáo sư Phương Tân ở sau lưng 
Trác Mộc Cường Ba là nhìn thấy. Giáo sư chỉ phía trước mình nói: "Tấm ván gỗ này đột nhiên 


Trang 732/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bật tung lên, hất văng bọn họ ra ngoài." 


Trương Lập đi trước quay người lại, giẫm giẫm hai cái lên tấm gỗ, lại không có phản ứng gì, lấu 
làm ngạc nhiên nói: "Quái đản thật. " 


Giáo sư Phương Tân cũng giẫm lên hai cái, rồi sải chân bước qua chỗ đó, không thấy vấn đề gì. 
Kế đó là Đường Mẫn, Đa Cát đi quan. Lúc Ba Tang đặt chân lên tấm gỗ, đột nhiên "bậc" một 
tiếng, tấm ván gỗ bật tung lên chừng nửa mét, giống như một cỗ máy bắn đá vậy, rồi ngay lập 
tức rụt về vị trí cũ. Cũng mau Ba Tang mới chỉ đặt một chân trái lên, vậu mà cũng bị chấn động 
đến tê rần, lực hất đó ít nhất cũng có thể hất văng được vật thể nặng hai trăm cân. 


Lạt ma Á La đang ở chỗ góc quanh nhìn hết sức rõ ràng, liền nói: "Tôi hiểu rồi, tấm ván gỗ nàu 
hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo, mỗi người giẫãm lên đó một cái, bánh răng sẽ ấn lò 
xo rút xuống một chút, khí nén đủ lực, sẽ đột nhiên bật tung ra, vì vậu lực hất rất lớn.” 


Lữ Cánh Nam nói: "Nếu như vậu, nhưng tấm ván gỗ có thể bật lên nàu không biết lúc nào sẽ bật 
lên cả, chẳng trách tên lính đánh thuê ấy lại chết ở kia. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn 
nữa mới được." Nói đoạn cô ngó đầu xuống dưới nói: "Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, hai 
người đi phía trước cẩn thận một chút." 


Đi hết cầu thang xoáy trôn ốc xuống đến chân tháp, trụ đồng khổng lồ ở gần ngay trước mắt. 
Sau khi trải qua một cánh cửa vòm nhỏ, liền xuất hiện một con đường lớn trải thắng về phía 
trước, hai bên cắm đầy ống cháy sáng, con đường ở giữa chính là cánh tay mà bọn họ trông thấy 
lúc ở trên đỉnh tháp, còn trụ đồng xuống đến đáy tháp thì cũng bẻ ngang ra theo chiều cánh tau. 
Xem ra đúng như Lạt ma Á La đã nói, cả cánh tay và các tòa tháp lộn ngược này đều do trụ 
đồng khổng lô nối liền chống đỡ, chẳng trách lại có thể chịu được trọng lượng nhường ấy. trục 
đồng ở đoạn cánh tay nhập vào làm một với con đường lớn bằng phẳng, dường như còn rộng và 
to hơn. Giáo sư Phương Tân nói: "Có lẽ là khoét rãnh trân cánhh tay này trước, sau đó đổ đồng 
lỏng vào, đợi cho cứng lại, rồi mới đẽo thành hình dáng cánh tay, các vị cổ nhân quả là thông 
minh thật. " 


Nhạc Dương nói: "Nhưng mà, nhỡ cánh tay đã và trục đồng rời nhau ra thì làm thế nào? " 


Giáo sư Phương Tân liền giải thích: "Người xưa sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi, rãnh đá này 
chắc chắn là hình thang trên nhỏ dưới to hoặc hình nhữ T ngược. Đồng thời trong rãnh còn có 
thể đục ra các lỗ nhỏ như lỗ châu mai, trụ đồng do đồng lỏng đông đặc lại sẽ bán chặt vào cánh 
tay đá, không bao giờ tách rời ra được.” 


Trương Lập nói: "K quái thật, cánh tau nàu rõ ràng là đã thông thẳng đến lồng ngực pho tượng 
rồi, sao bọn tên Ben kia còn phải châm đuốc cắm ở những cánh tay khác nữa thế nhỉ? " 


Lạt ma Á La nói: "Đi tới tận cùng cánh tay nà thì biết ngay mà." 


Còn chưa đi hết cánh tau đã nhìn thấu trên vách đá khổng lồ, ở nơi có lẽ là vị trí lổng ngực của 
bức tượng Phật khổng lồ, đền chùa miếu mạo tựa như cung điện xâu dựa vào vách núi lờ mờ 
hiện ra trong chỗ tối, khi ấn khi hiện, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy được chút ít ở bên ngoài, 
nhưng cả nhóm đã cảm thấy bị khí thế đó dồn ép, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn bình 
thường, hơn nữa còn có thể cảm nhận được huyết dịch đang chảy rần rật, trảo dâng lên dữ dội 
chưa từng thấy trong cơ thể. Lầu quùnh điện ngọc cung khuyết trên trời, cảnh này chỉ có ở trên 


Trang 733/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chốn Thiên cung mà thôi! 


Cũng giống như mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba khi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch thành, 
trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên cảm giác thôi thúc nôn nóng, đi, đi nhanh lên, nhanh 
nhanh đi tới đó, đừng dừng bước lại, chỉ ở ngay phía trước ta đây thôi! Nhưng không ngờ, càng 
đi dọc theo cánh tau đá ấy bọn họ lại càng lúc càng rời ra khỏi cung điện thần bí ấn hiện thấp 
thoáng kia hơn. Lên tới bả vai pho tượng thì ngôi chùa đẹp đẽ như tòa cung điện ấu đã biến mất 
trong tầm mắt, chỉ thấu một đoạn vách núi vươn thẳng ra, trong bóng tối mịt mùng không biết 
cách bao xa, với tau ra vách đá liền chạm vào một mảng trơn nhẫn, không thể trèo qua, còn con 
đường duy nhất thì được đục thẳng lên vách đá, giống như thang treo trong địa cung Ahezt vậu, 
muốn leo lên chỉ có cách bò. 


Kiểu leo trèo theo chiều thẳng đứng này chắc hẳn cũng là một phương pháp tu luyện của cổ 
nhân, có điều chuyện này không thể làm khó những người hiện đại đã trải qua huấn luyện leo 
vách đá được nữa. Chỉ đến đoạn cuối cùng mới hơi có chút khó khăn, cánh tay và thang treo 
cách nhau chừng một mét, bám vách núi leo lên, đến nửa chừng phải xoay người nhảy lên thì 
mới bám tiếp vào mép cánh tay đá thứ hai được. Theo cánh tay này tiến lên phía trước sẽ lại 
gặp một tòa tháp ngược, nhưng nếu không đi con đường này, Trác Mộc Cường Ba ngước mắt 
nhìn xung quanh: mỗi cánh tay có đường kính chừng hơn năm mươi mét, cộng với khoảng cách 
ở giữa chúng, có thể xác định hai cánh tau cách nhau khoảng từ một trăm năm mươi mét đến 
hai trăm mét, tuyệt đối không có sợi thừng buông rủ hay công cụ gì khác, mà vách đá lại rắn dị 
thường, dùng cuốc chim leo núi để mở đường e là vô vọng. Cách duy nhất chính là men theo 
cánh tau mà tiến lên, chỉ không biết là lên đến bình đài trên đỉnh tháp rồi thì làm cách nào để đi 
xuống chố thấp hơn. 


Tòa tháp ngược thứ hai hoàn toàn khác với tòa tháp đầu tiên, bên trong phân tầng bằng ván gỗ, 
mỗi tảng lại chia ra làm sáu hình tam giác, tảng trên tầng dưới nối với nhau bằng thang gỗ kiểu 
gấp ngược giống như trong các kiến trúc lầu tháp bình thường, không hiểu có tác dụng gì, 
nhưng vọn họ không hề gặp phải cơ quan cạm bẫy nào. Lữ Cánh Nam thầm ngạc nhiên, chỗ 
này rốt cuộc là dùng để tu luyện môn gì mà cô chưa từng thấy qua bao giờ, mấy lần đưa mắt 
nhìn lạt ma Á La, nhưng vị sư già cũng khe khẽ lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hề hay biết. Mấu 
chỗ có vết tích bị đốt cháu, còn cả lỗ hổng do vũ khí gây ra, chắc hẳn là do bọn Merkin phá hủy 
chốt bẫy gây ra. Đoàn người lên đến đỉnh tháp, chỉ thấy pho tượng Phật bằng đồng ở giữa giang 
tau, kéo căng chín sợi xích sắt, thông thẳng đến một cõi tối tăm âm u mù mịt. Chín sợi xích sắt 
to như cánh tay trẻ con, đen sì sì mà không sáng bóng, không biết đã được thoa thứ gì, hai sợi 
căng ở hai bên, chính sợi căng song song dưới chân bọn họ, xem ra muốn sang bình đài khác thì 
phải đi qua mấy sợi xích sắt nàu. Đồng thời tòa tháp ngược được dây xích nối liền ấy, một ở tau 
bên trải, một ở tau bên phải của pho tượng Phật khổng lỏ, cứ lần lượt đi lên như vậy, khoảng 
cách giữa hai cánh tay của tượng phật sẽ càng lúc càng lớn, xem ra buộc phải đi hết cả mười 
tám cánh tay thì mới tìm được đường ởi tiếp theo. 


Dây xích sắt chịu được tải trọng, bọn họ đi qua không khó, kế đó là xuống chân tháp, rồi lại vin 
vách đá trèo lên một cánh tay khác, cứ vậy lặp ởi lặp lại. Thi thoảng trong bóng đêm lại có ánh 
sáng lóe lên, đó là bọn người của Ben đang dùng pháo sáng dò đường. Trên đường, những chỗ 
có cơ quan cạm bẫy đều còn vệt máu hoặc lưu lại dấu vết bị phá hoại, thành ra họ không gặp 
nguy hiểm gì nhiều, cho đến khi tòa tháp ngược thứ sáu hiện ra trước mắt. Khó khăn bắt đầu 
xuất hiện ngay từ lúc vin vách núi nhảy sang cánh tay tượng Phật, thang treo chỉ lên được chừng 


Trang 734/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


năm chục mét là hết đường. Lạt ma Á La với tay ra, chạm vào toàn vách đá trơn nhẫn nhụi, 
trong lòng lấu làm kỳ quái, bèn lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta đi nhằm đường? Phía trước không 
có rãnh để vin bám nữa rồi." 


Lữ Cánh Nam vòng một tay ra rút đèn pin bật lên, chỉ thấu ở tận cùng chỗ nguồn sáng chiếu tới 
lại xuất hiện thang treo, chỉ có điều cách vị trí hiện tại của lạt ma Á La tới hơn hai chục mét, cho 
dù công lực của ông có cao hơn nữa cũng không thể nhảy lên nổi. Những người phía sau xôn 
xao hỏi: "Sao vậy? ", "Sao lại không đi nữa vậy? ", "Phía trước xuất hiện chuyện gì vậy? " 


Lữ Cánh Nam nói vọng xuống: "Đừng hoảng hốt, đang tìm đường." 
Nói rồi cô lại hỏi với lên: "Chẳng lẽ bị đám người phía trước phá hủy rồi? " 


Lạt ma Á La lắc đầu đáp: "Không đâu, vách đa này cực kù kiên cố, dùng búa cũng chưa chắc gì 
phá hoại nổi, hơn nữa lại trơn nhẫn, rõ ràng là từ lúc xây dựng cổ nhân đã làm ra như thế này 
rồi. Quái lạ thật, làm sao mà chúng qua được nhỉ." 

Ông ngoảnh đầu lại nhìn, mới phát hiện ra mình đang ở vị trí song song với mép dưới của một 
cánh tay tượng Phật, cách khoảng một mét rưỡi đến hai mét, Lạt ma Á La tâm cơ máy động, 
nói với Lữ Cánh Nam: "Mau chiếu đèn vào cánh tay đó." 


Ánh đèn lướt qua, lạt ma Á La liền nói: "Quả là như vậu, cứ chiếu đèn đấy nhé." Nói đoạn, cánh 
tau ông gấp lại, hai chân đạp mạnh, cả người liền bật ngược lộn nửa vòng trên không, sau đó hai 
tau vươn ra bám chặt vào rãnh thang treo bên dưới cánh tay khổng lô. Leo lên mấy bước, lạt ma 
Á La lại bật đèn chiếu sáng, nói với những người phía sau: "Đã nhìn thấu chưa, đến đây thì phải 
nhảy qua để tiếp tục leo lên, nếu không qua được đừng cố, rơi xuống là không phải trò đùa 
đâu.” 


Leo lên những đoạn thang treo trước đó đều là lên hết vách đá rồ mới bật ngược người nhảy ra, 
hoặc còn có thể nhảy ngay xuống cánh tau khổng lồ, giờ phải nhảy bật qua giữa hai bức tường. 
Khoảng cách xa hơn, bên dưới là một khoảng trống, độ cao năm mươi mét, nếu rơi xuống vị trí 
không "đẹp" thậm chí có thể lao thẳng xuống vực sâu không đáy. Trên vách đá dốc đứng phải 
buông tay nhảy bật ngược bán lấy một mỏm đá khác, cho dù chỉ là động tác leo vách núi đơn 
thuần cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao cực khó thực hiện, huống hồ còn đòi hỏi thêm kỹ 
xảo bật người bám vào vách đá ở phía sau lưng mình. Mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt 
còn đỡ, chỉ lo Đa Cát không thể qua được, nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như con khỉ leo 
câu, khiến tất cả thở phào nhẹ người. 


Leo thang treo bên nàu được mười mấy mét, phía trước không ngờ lại hết đường, lạt ma Á La 
không hề do dự ánh đèn lướt qua, đoạn lại bật người nhảy sang phía vách núi. 


Trương Lập kêu toáng lên: "Có lầm lẫn gì không đấy! Thế này không phải là cố ý làm trò hả? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Cậu nói đúng rồi đấu. Tôi đã bảo từ trước, ở đây là nơi cổ nhận rèn 
luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, càng về sau độ khó sẽ càng cao hơn." 


Trang 735/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7 - Thánh Cuyện Đường 2 


Quả nhiên, leo vách đá chưa được bao lâu, bọn họ lại phải tung mình nhảy lên bám vào thang 
treo trên cánh tau Phật, mà khoảng cách giữa cánh tay khổng lồ và vách đá mỗi lúc một dãn 
rộng hơn. Lần cuối cùng nhảy từ cánh tay sang vách đá, khoảng không ở giữa xa đến gần ba 
mét, Đường Mẫn sức yếu, nhảy một cú, bàn tay vẫn còn cách thang treo một chút, cũng mau 
giáo sư Phương Tân kịp thời đưa tay lôi lại, nhưng tất cả được một phen toát hết mồ hôi lạnh. 


Vất vả một hồi, cuối cùng cũng đến được chân tháp. Tòa tháp này chỉ có sáu tầng, mọi người 
đều cảm thấu có lẽ sẽ dễ dàng đi qua. Chẳng ngờ mới bước vào trong tháp cả nhóm cứ đờ hết 
cả người ra. Kết cấu bên trong tòa tháp ngược này về cơ bản giống như tòa tháp đầu tiên, trống 
rỗng, chỉ khác là không thấy cầu thang xoắn ốc đâu nữa. Bọn họ cảnm giác như lọt vào lòng 
một quả trứng gà khổng lồ, vách tường xung quanh đều là đá được mài nhẫn bóng cực kỳ trơn, 
không hề có đường lên. Ngoài ra trụ đồng khổng lỏ ở giữa cũng hơi thay đổi, chia thành hơn ba 
mươi cây trụ đồng nhỏ đường kính chừng bảy mươi centimet, cùng thông thẳng lên đỉnh tháp. 
Trong tháp không có ánh sáng, bật đèn chiếu lên chỉ thấy ngoài bán kính ba mươi mét là một 
vùng tối đen như mực, không nhìn rõ lối ra ở đâu. Nhạc Dương ngấng đầu lên hỏi: "Thế này, 
thế này thì làm sao mà lên được? ” 


Lạt ma Á La bước đến trung tâm tháp, đưa tau sờ thử trụ đồng đã hoen gỉ, sau đó nhìn vết máu 
lấm tấm đã chuyển thành sắc đen trên nên đá dưới chân, trầm giọng nói: "Tầng này chúng ta 
phải trèo lên thôi. " 


Trương Lập cũng bước đến giữa tháp, ngấng đầu lên: "Đùa...đùa cái trò gì thế này, leo lên đấy! 
Mấy cái trụ đồng này tuy đã gỉ rồi nhưng cũng vẫn trơn trượt, ít nhất cũng cao trên sáu chục 
mét, ở giữa lại chẳng có khe hở, cho dù là người nhện chuyên leo trèo nhà cao tảng kia cũng 
chẳng leo nổi lên đâu." 


Giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Chúng ta leo lên vách tường thì sao? Vách tường có độ cong, 
chắc là dễ hơn." 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Nhìn bên ngoài và bên trong tòa tháp ngược này chắc là có hai tầng đá 
lồng vào nhau, giữa hai tầng tường đá ấy chính là cơ quan. nếu leo lên tường, chắc chắn sẽ 
chạm phải cơ quan cạm bẫu. Đây là trụ động dùng để huấn luyện, nhất định leo lên trụ đồng 
mới đúng. ` 


Lạt ma Á La bổ sung: "Hơn nữa, phản đỉnh chắc chắn đã bị bịt kín rồi, muốn lên trên chỉ có 
cách bò ở giữa nàu mà thôi. ` 

Lữ Cánh Nam lấy ra một đôi găng tay, nói: "Không sao cả, chúng ta có găng tay và giàu mô 
phỏng giác hút của thằn lằn, trụ đồng tuy trơn thật nhưng leo lên chắc cũng không có vấn đề gì 
đâu." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát cái vỏ trứng gà khổng lồ, trong lòng không khỏi tầm kinh 
hãi, không hiểu đám người cổ đại ấy đã leo lên như thế nào nhỉ? Các trụ đồng cách nhau 
khoảng hai mét, quây thành một vòng tròn, nếu trèo lên được một nửa tuột tay rơi xuống, gần 


Trang 736/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như chắc chắn không thể tung người bám sang câu trụ khác. 


Mọi người đeo găng tay rồi chia nhau chọn lấy trụ đồng bắt đầu trèo lên. Những cây trụ đồng 
này được thiết kế hết sức tinh xảo, vừa khéo để một người trưởng thành có thể ôm trọn vòng 
tau, nhưng muốn đan hai tau vào nhau để ôm cho chặt thì lại không được. Tuy đã có giàu và 
găng tay giác hút, nhưng leo cột cực kỳ vất vả, khó khăn, ở những chỗ ít hoen gỉ giữa trụ lực 
bám của găng tay không đều, chỉ cần hơi khẽ nhúc nhích là sẽ trượt xuống dưới ngay, cả chín 
người hầu như cứ leo được năm mét lại trượt xuống ba, nhất thời cứ anh lên thì tôi xuống, tôi lên 
anh lại xuống, nhìn thật hài hước tức cười. Duy chỉ có Đa Cát, thân hình nhỏ bé, thể trọng nhẹ, 
sau khi học cách sử dụng găng tay giác hút thì càng lúc càng thuận tay, càng leo càng lên cao 
hơn mọi người, chẳng mấy chốc đã ở tít phía trên. 


Trương Lập mừng rỡ reo lên: "Có cách rồi, bảo Đa Cát trèo lên đến đỉnh rồi thì thả dây thừng 
xuống." 


Ba Tang lắc đầu: "Không đủ dài." 


Trương Lập nhanh nhảu: "Chúng ta có thể leo nửa chừng rồi mới bám dây thừng lên tiếp cũng 
được mà, dì sao cũng đỡ hơn là leo trèo cái kiểu nàu." 


Lạt ma Á La phản đối: "Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Đây là nơi huấn luyện, chắc chắn 
sẽ có hình phạt đối với kẻ nào gian lận, tết nhất là cứ thành thực mà leo lên thì hơn.” 


Chỉ nghe Đa Cát ở bên trên hét toáng lên: "Tôi thấu rồi, tôi thấu ánh sáng rồi, có lối ra." 


Trương Lập ở bên dưới gọi với lên: "Đa Cát giỏi lắm! Lên trên ấy rồi tìm chỗ nào chắc chắn 
buộc dây an toàn thả xuống dưới này cho chúng tôi." 

Dù sao thì Đa Cát cũng sắp trèo lên đến đỉnh tháp, Nhạc Dương và Trương Lập bèn dứt khoát 
tìm một chỗ tương đối thô ráp rồi dừng hẳn lại, Đường Mẫn leo thêm chút nữa cũng dừng lại 
nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng phải bám trên trụ đồng nên rất tốn sức. Lát sau, giáo 
sư Phương Tân cũng không thể không dừng lại nghỉ, chỉ có Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, lạt 
ma Á la và Lữ Cánh Nam là vẫn tiếp tục kiên trì leo được năm mét lại trượt xuống ba mét. 


Lại thêm một lúc lâu nữa, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc dừng lại nghỉ ngơi, bên trên 
vẫn không có động tĩnh gì. Bọn Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cách nhau phải đến hai 
chục mét. Đa Cát thì đã biến mất trong bóng tối một lúc rất lâu rồi. Nhạc Dương không đợi được 
nữa lớn tiếng gọi: "Đa Cát, anh leo đến đâu rồi? Sao không thấy nói gì? " 


Một thoáng im lặng, rồi nghe tiếng Đa Cát khó nhọc trả lời: "Tôi...tôi ...trên này khó leo lắm, 
cái trụ này, cái trụ nàu không thẳng đâu." 


Nghe giọng anh ta hình như vẫn ở chỗ lúc nãy. Trương Lập lầm bầm: “Thế là thế nào? " 


Chỉ nghe lạt ma Á La nói: "Tôi thấu cậu rồi, Đa Cát. Ồ? Kò lạ thật, hình dáng trên này quả là có 
khác, hỏng bét hết rồi, thế nàu...thế này làm sao mà leo lên được? " 


Giáo sư Phương Tân hỏi: "Rốt cuộc là sao rồi? Đại sư Á La? " 


Lạt ma Á La nói: "Ở đây, ở bên trên này trụ đồng biến thành gấp khúc như rắn vậy, tôi cũng 
không biết nên nói thế nào cho phải, mọi người tự lên đây xem thì biết." 


Trang 737/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thì ra Lạt ma Á La trông thấu những câu trụ đồng nàu không thẳng một mạch từ dưới lên trên 
mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ nghiêng sang phải, có trụ gấp sang trái rồi lại ngoặt sang bên 
phải, còn có trụ xoắn như cái quấy, phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau, 
nhưng ở dưới ngước lên thì nói chung không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đa Cát 
đang leo lên trên một cây trụ vòng qua phần đỉnh, hình dáng như đường ray xe lửa siêu tốc 
trong công viên, cứ phải trèo lên rồi trượt xuống, sau đó lại phải tiếp tục trèo lên, rõ ràng là hết 
sức vất vả. Còn cây trụ đồng của Lạt ma Á La thì phía trên lại xuất hiện một chỗ phình ra hình 
quả trám, thân trụ đột nhiên to hẳn, vòng tay không thể nào ôm được nữa mà chỉ có thể bám 
chặt người lên trên trái bóng bầu dục ấy như một con thằn lằn, nếu như để trượt tay thì... 


Lạt ma Á La lại nhìn sang bên cạnh, hình như đó là cây trụ của Trác Mộc Cường Ba, hai tròng 
mắt ông như muốn lồi cả ra ngòai, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ Trác 
Mộc Cường Ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như một cái chiêng đồng úp lên trụ, cắt 
đứt đường tiếp tục leo lên trên, cho dù thân thể Trác Mộc Cường Ba có dài hơn nữa thì cũng 
không thể nào rời khỏi trụ đồng để với ra mép cái chiêng đồng ấy được, thế này thì căn bản 
không thể leo lên nữa rồi. 


Vừa nghe nói Đa Cát cũng không leo lên nổi, Trương Lập lấy làm kinh hãi, ngoác miệng ra 
chửi: "Con bà nhà nó chứ, nghĩ mình là võ lâm chí tôn chắc, thách thức kiểu chó gì thế này? " 


Lữ Cánh Nam thầm nhủ: "Mới tẳng thứ sáu mà đã khó thế này rồi, tiếp tục đi thì sẽ thế nào, trời 
đất ơi, thực lực của chúng ta vốn không đủ để đến nơi này, chỉ không ngờ là đã mượn sức cả 
khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được thế nàu." 


Ba Tang nói: "Kù lạ thật, vậy bọn tên Ben đó lên bằng cách nào nhỉ? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Vừa nãy khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên anh không chú ý thấy à, bọn 
chúng bắn được dây thừng dài hơn hai trăm mét qua khe vực sâu, chắc chắn là có thiết bị phát 
xạ mạnh giống như pháo từ lực, chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn trăm mét lên đỉnh tháp là 
có thể dễ dàng trèo lên đó được rồi, nhưng chúng ta ở đâu không có thiết bị ấy. Xạ trình xa nhất 
của dâu móc chỉ có hai mươi lăm mét thôi. " 

Lúc nàu, Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên phía trên. Nhưng Lạt ma Á 
La phát hiện thấu Đa Cát đang rất khó nhọc, phía tên ấy trụ đồng bắt đầu to dần ra như cái loa 
kèn vậu. Vị sư già ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thợ săn ấy mà thôi. 


Lữ Cánh Nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạt ma Á La, trụ đồng phía trên cô 
lúc này phình ra và biến thành hình vuông, cực kỳ khó leo, vì vậy Lữ Cánh Nam chỉ có thể dán 
người vào một mặt bên của trụ hình vuông để bò lên như con thằn lằn trên mặt kính. Cô đảo 
mắt nhìn quanh nói: "Ô? Thì ra leo tường vách lên cũng được." 


Tường bên trong tháp không giống như họ tưởng tượng, đúng là được xâu thành hình quả trứng 
dựng đứng, phần trên thu nhỏ dân lại, cuối cùng cũng thông đến lối ra ở đỉnh tháp. Lạt ma Á La 
lắc đầu nói: "Ứm, có điều tường vách còn khó hơn trụ đồng nhiều ấy chứ. Thử nghĩ xem, mới 
ban đầu còn uốn thoai thoải, sau đó thì độ cong càng lúc càng lớn, đến giữa thì đã vuông góc với 
mặt đất, mà đến phần vòm thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để bám tay, căn 
bản là không thể leo lên đến lối ra kia được đâu. Mà chắc chắn là trên vách tường còn có cơ 
quan, độ khó cao hơn trụ đồng này nhiều. Ô, Đa Cát, tốt lắm." 


Trang 738/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đa Cát đã trèo được ra ngoài, bọn Trương Lập ở dưới nghe thấu tiếng lạt ma Á La liền lớn tiếng 
gọi lên: "Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống, thả dây xuống đây." 


Đa Cát ậm ờ đáp một tiếng, cả cái vỏ trứng khổng lô liền kêu ong ong, nghe không rõ lắm. 


Lạt ma Á La cách lối ra gần nhất, nghe thấy: "cạch" một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một 
lọat tiếng "vù vù vù”, vội vàng cất tiếng hỏi: "Đa Cát, cậu đang làm gì đấy? Chạm phải gì rồi hả? 


Hj 


Đa Cát thò đầu xuống nói: "Làm gì có, tôi đang buộc dây thừng này, sắp xong rồi đây. " 


Nhưng rõ ràng là lạt ma Á La cảm thấy hơi bất ổn. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang 
tiến về phía ông, lờ mờ không thể nhìn rõ, nhưng...tựa như xúc tu của loài quái thú, nó chảm 
chậm, nhung nhúc lan xuống. 


Lạt ma Á La không ngửi thấy mùi gì, định lấu đèn pin soi, nhưng cả hai tau đều không thể rút ra 
nổi, ánh sáng của mũ lại không đủ, đành chờ vậu. Cảm giác nghe được cả nhịp đập của tim 
mình khi phải chờ đợi trong bóng tối ấy, chính là một khảo nghiệm về ú chí. Cho tới khi thứ đó 
sát tận mặt lạt ma Á La, ông mới nhận ra chẳng phái xúc tu của quái vật gì, mà là một loại dịch 
thể kỳ quái không mùi khong vị đang chảm chậm chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trên trụ đồng 
của ông có, mà cả những trụ khác cũng có. Lạt ma Á La cố vươn một ngón tau chạm vào chất 
dịch, vội lớn tiếng kêu lên: "Dầu, là dầu, bên trên bắt đầu phun dầu ra rồi. Đa Cát, đã buộc xong 
dây thừng chưa, nhanh lên.” 


Tình hình lúc này là Trương Lập và Nhạc Dương đang lần lượt leo lên được đến độ cao mười ba 
mười bốn mét, Đường Mẫn dừng lại ở khoảng hai mươi lăm mét, giáo sư Phương Tân ở khoảng 
ba mươi ba mét, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều dừng ở vị trí cao khoảng bốn mốt bốn hai 
mét, còn Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La đã lên được gần năm mươi mét, hai người này cách lối ra 
chỉ khoảng mười mét, nhưng đều ở trong tình trạng tiến lên dù chỉ một chút thôi cũng cực kỳ 
khó khăn. 


Tay trái của lạt ma Á La đã không thể nào bám vào trụ đồng được nữa, mà dòng dầu đang chảu 
xuống đã đến chỗ bàn tay phải ông. Trương Lập lắm bẩm: "Dầu? Dầu hả? Cái gì? Là dầu hải 
Tiên sư, cái trụ này còn chưa đủ trơn hay sao? Lại còn đổ cả dầu xuống nữa." 


Nhạc Dương ngơ ngác: "Dầu gì cơ? " 


Trương Lập chỉ thiếu chút nữa là giậm chân nhảy lên cuống cuồng nói: "Dầu ấy, dầu bôi trơn ấy! 
Bên trên đang có dầu chảy xuống." 


Nhạc Dương kinh hoảng kêu lên: "Có cần phải khoa trương vậu không, chúng ta làm sao mà lên 
được." 


Lúc này, Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng: "Có dây rồi đâu." 


Tay phải lạt ma Á La vừa hay cũng bị lơi ra, không sao bám chặt vào trụ đồng được nữa, ông 
ngắm chuẩn hướng sợi dây được thả xuống, lật tau đập mạnh vào trụ đồng một cái, kế đó bật 
tung người ra, bắt lấy sợi dâu một cách chuẩn xác. Sợi dây trĩu xuống, bên trên lại nghe "cách" 
một tiếng, kế đo là một tiếng "rầm", cánh cửa bên dưới tòa tháp ngược đã đóng lại rồi. Lữ Cánh 
Nam cũng đã không kiên trì được thêm nữa, nhưng khoảng cách giữa vị trí của cô và sợi dâu rất 


Trang 739/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xa, không thể bật người nhảy một cái tới nơi như Lạt ma Á La được, Lữ Cánh Nam nhắm hướng 
rồi co hai chân đạp mạnh, bật người nhảy sang bám một cây trụ khác, trượt xuống dưới chừng 
mười mét nữa, cách Trác Mộc Cường ba khoảng mười lăm mét. Cây trụ đồng Trác Mộc Cường 
Ba đang leo tựa như có một chiếc chiêng bằng dồng chặn ở phía trên, thành ra dầu chỉ nhỏ 
xuống ở riểm cái chiêng chứ không chảy dọc theo thân trụ, tạm thời vẫn an toàn. Còn ở phía 
của Ba Tang lại hoàn toàn khác, tốc độ dầu chau xuống tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 
chỗ anh ta đang bám rồi. Ba Tang nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dâu, quyết liều một phen, 
cũng bật ngửa người ra, bắt lấu sợi dâu rồi lại trượt xuống mấy mét, cuối cùng ổn định được thân 
hình. Kế đó bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng "rắc" tựa như vừa có một quả ngư lôi bị đổ, 
mọi người đều nín thở nghe nó lăn lông lốc về phía góc tường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ 
tung. 


Lạt ma Á La đã lên đến gần mép cửa ra, xem chừng sắp ra được bên ngoài rồi. Giáo sư Phương 
Tân ở dưới lúc nàu đang phải đối mặt với nguy cơ chỗ đặt tay chân bị dầu xâm chiếm, không thể 
nhảy sang cây trụ của Trác Mộc Cường Ba mà vẫn ôm chặt được trụ đồng trơn tuột giống Lữ 
Cánh Nam, cũng không với đến được chỗ dây thừng, chỉ còn cách trượt xuống dưới. Cũng mau 
dầu chảy tương dối chậm, vị giáo sư già trượt đến vị trí cùng độ cao với Đường Mẫn, Lữ Cánh 
Nam thì dừng lại. 


Đường Mẫn thì có thể bắt được dây thừng, nhưng tải trọng của sợi dâu an toàn này có hạn, hơn 
nữa Đa Cát mới tập thắt nút chưa được bao lâu, nút thắt có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào, khi 
ấu thì tất cả người trên dâu đều rơi xuống đất, vì vậu trước khi lạt ma Á La leo lên đến nơi, cô 
không dám mạo hiểm bám lấu dâu thừng. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì tương 
đối thảm. Bọn họ còn cách đầu mút sợi dâu chừng mấy mét, lúc này đang dồn hết sức lực leo 
lên trên, có điều hầu như là trèo được bao nhiêu thì lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạt ma Á La đã 
leo ra được bên ngoài, nhanh chóng thả xuống một sợi dây an toán khác, vừa hay đúng vào giữa 
Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi thêm được 
nữa, vội chộp lấy sợi dây trước, dòng dầu chảy theo trụ đồng vừa lúc ấu cũng chảy sượt qua 
ngừơi ông. Bên này Đường Mẫn cũng đã tóm được dây thừng, Ba Tang bắt đầu leo lên trên, 
Nhạc Dương và Trương Lập trợn mắt nhìn lên đầu mút sợi dâu vẫn còn cách đến hai ba mét, cả 
hai anh chàng cũng đã nhìn thấy dầu rồi. 


Trên đỉnh đầu lại vàng lên một tiếng "cách" khác. Tựa như nhát búa gõ vào lồng ngực mỗi 
người, âm thanh này khiến những kẻ đang ở bên trong cái vỏ trứng khổng lô khiếp vía. Lữ Cánh 
Nam nói: "Không thể đợi thêm được nữa, anh Cường Ba, anh leo lên trên một chút nữa, xem có 
thể trực tiếp leo ra không." 


Trác Mộc Cường Ba y lời bò lên, lờ mờ có thể trông thấy lạt ma Á La đang quấn sợi dây thừng 
quanh hông, vừa kéo giáo sư Phương Tân lên vừa nghĩ cách buộc một đầu sợi dâu thừng vào 
pho tượng đá bên cạnh lối ra, còn Đường Mẫn cũng đã lên cao quá chỗ Trác Mộc Cường Ba, cô 
liếc sang phía gã, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn lên cô cổ vũ, 
hai người lòng đã hiểu lòng, đoạn Đường Mẫn cũng leo lên trước. 


Lúc này chỉ còn lại bốn người Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. 
Từ trụ đồng chỗ Trác Mộc Cường Ba đang bám, có thể với tới được cả hai sợi dâu thừng bên trái 
bên phải, gã đưa mắt xuống Lữ Cánh Nam bên dưới, liếc nhìn một cái, hai người chia nhau nhảy 
sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây, lại nghe "cách, cách" hai tiếng nữa, chuẩn xác 
như thể đồng hồ bấm giờ của thần chết. Lúc này chợt nghe Nhạc Dương và Trương Lập ở bên 


Trang 740/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dưới nói vống lên: "Cường Ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới nàu chờ 
mọi người thôi. ` 

Thì ra dầu đã trôi xuống đến chỗ họ, mà hai anh chàng còn cách một chút nữa mới với tới đến 
được đầu mút sợi dây thừng. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi đang mắng thầm trong dạ: "Hai 
thằng nhóc này, " đã chợt nghe Lữ Cánh Nam mắng luôn: "Hai tên khốn nhà các anh! Mau lên 
đây cho tôi! ” 


Cả hai người Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng lúc trượt dây thừng 
xuống. Lữ Cánh Nam sử dụng lợ thuật trượt dâu của bộ đội đặc chủng, quấn sợi dây quanh cánh 
tau một vòng, quanh eo một vòng, một tay giữ đoạn phía trên, một tay giữ đoạn phía dưới, có 
thể tự do khống chế tốc độ trượt. Chỉ nghe cô nói: "Bắt lấy tay tôi! " Trương Lập hoảng hết vội 
bắt lấy cánh tay Lữ Cánh Nam, kế đó cô liên hất tay lên phía trên, Trương Lập đạp chân một 
cái, Lữ Cánh Nam liền đấy đầu gối lên, bước thứ hai của Trương Lập giẫm lên vai Lữ Cánh 
Nam, tiếp đó là nhảy lên bám đoạn dây thừng phía trên, những động tác này họ đều đã thực 
hiện trong quá trình huấn luyện đặc biệt rồi. Nhưng lúc Trác Mộc Cường Ba tuột dây xuống thì 
Nhạc Dương cũng bắt đầu bị trượt xuống trụ đồng, mặc dù anh càng đã ra sức giữ nguwên vị trí 
song hai tay dính đầu dầu trơn, không thể nào khống chế được nữa. Có điều Trác Mộc Cường 
Ba đã tính toán từ trước, ngả ngược người trượt xuống, dây quấn một vòng quanh eo, dùng thắt 
lưng cố định rồi lại quấn thêm một vòng nữa quanh chân, như vậy là thêm được hơn một mét 
nữa, trượt đến cuối mới dâu vừa hay tóm được cái ba lô to đùng của Nhạc Dương. Nhạc Dương 
bỏ găng tay ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba buông 
bàn tay tóm ba lô của Nhạc Dương ra, hai người cùng vận sức vào cánh tay, làm động tác như 
lăng một vật trên không, hất Nhạc Dương lên cao một đoạn, rồi dùng lúc buông tay. Nhạc 
Dương nắm lấy thắt lưng Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba cũng nắm chặt thắt lưng đối 
phương, sau đó Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên, còn Trác Mộc Cường Ba thì đảo 
người ngược trở lại. 


HT 


Mới leo được một nửa, bỗng nghe tiếng "ầm" vang động, cả phần bên trong vỏ trứng khổng lỏ 
như bị nứt toác ra, để lộ rất nhiều khe rãnh, không cần phải nghĩ cũng biết đấu chẳng phải 
chuyện tốt đẹp gì. Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba ở dưới vội vàng lên theo Trương Lập, 
Nhạc Dương, cả bốn người đều vận hết sức lực mà leo. Mấy người giáo sư Phương Tân ở phía 
trên cũng bắt đầu kéo dây. Còn chưa lên đến đỉnh tháp đã nghe thấy "vù" một tiếng, một vật 
như mũi tên bắn vèo qua không trung. Kế đó những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc, 
về sau lại nghe "tưng" một tiếng tựa như đứt dây đàn. Trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn 
kỹ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chỗ này rồi tính sau. 


Khó khăn lắm mới trèo lên được lối ra, Trương Lập không thể nén nổi nữa, kêu toáng lên ẩm ï: 
"Ôi giời ơi là giời, tôi bị bắn trúng rồi." 


Nhạc Dương thì ngồi phịch xuống, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không nói tiếng nào, 
nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm. Ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị 
trúng một mũi vào vai trái, vết thương không lớn nhưng có hình thoi, máu chảy không ngừng, 
phải bôi thuốc băng bó thật chặt lại mới đỡ. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, trên đùi xước một 
mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa. Trác Mộc Cường Ba bị thương ngay bàn tọa, cũng mau 
gã thuộc loại da thô thịt dàu, không ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại. Lữ Cánh Nam nói chỉ bị 
xước sát sơ sơ, nhưng Trác Mộc Cường Ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đâu đó, chỉ là 
không nói ra mà thôi. 


Trang 741/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trang 742/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương ® - Toa Tháp Ngược Thứ Mười Bai 


Max dọn sạch đám đá vụn vừa nổ văng ra, dây thừng đã buộc sẵn, trái phải mỗi bên mười người 
cùng dồn sức kéo dây, chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những âm thanh trầm đục "cạch, 
cạch". Đã một nghìn năm rồi, nó lại được mở ra lần nữa. Merkin và Soares đứng phía trước, 
ngước lên nhìn cánh cửa khổng lỗ cao ngất. Trước mắt bọn y, đây tựa hồ như cánh cửa Thiên 
cung đang từ từ mở, khiến cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã 
bị một lực cực lớn tự động tách hắn ra. Rồi Merkin và Soares cùng lúc kêu lên! 


Khi ánh đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy từ các khe nứt trên vách, những mũi phi tiêu hình thoi 
mang theo một sợi dây thép cực mảnh không ngừng bắn ra vun vút. Khoảng cách được khống 
chế rất chuẩn xác, vừa chạm tới trụ đồng lạ sợi thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết, tự động rũ 
xuống, cơ quan trong vách tường sẽ quấn day kéo phi tiêu vào trong. Dưới chỗ họ đứng chừng 
bốn năm mét chính là chỗ phun dầu, lúc này dầu tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe chứ không chảy 
chậm như lúc đầu nữa. Giáo sư phương Tân hỏi: "Dầu ở đâu ra thế nhỉ? " 


Lạt ma Á La gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, không ngờ phát ra tiếng vang "keng, keng". 
Giáo sư Phương Tân lập tức hiểu ra: "pho tượng Phật lớn thế này. Ít nhất cũng phải chứa được 
bốn năm tấn dầu." 


Lạt ma Á La nói: "Người ta đổ dầu vào đỉnh pho tượng Phật, rồi bịt kín lại. Chỉ cần chạm phải 
cơ quan, nắp bịt ở phần đáy pho tượng sẽ bật ra, khiến một lượng lớn dầu chảy xuống. Đây hình 
như là dầu thực vật, mà có lẽ cũng không phải, vì độ nhớt của nó rất lớn. Mà dây thừng của Đa 
Cát buộc ngay trên cánh tay tượng Phật đồng này, dù nói thế nào thì sống sót được cũng là mau 
mắn lắm rồi." 


Đường Mẫn đột nhiên nói: "Mọi người nhìn kìa." Chỉ thấy vách tường ở bốn phía đột nhiên bắn 
ra bốn thanh đao to đùng ngã ngửa, không ngừng xoay chuyển xung quanh các trụ đồng ở giữa. 
Đột nhiên nghe "choang" một tiếng, như sống đao chém mạnh vào trụ đồng tóe lửa. Liên đó 
không hiểu có thứ gì bị đốt cháu rơi thẳng xuống đáy quả trứng khổng lỏ, dầu bên dưới lập tức 
bùng lên thành ngọn lửa phừng phừng. Các vách đá khép lại, phần ruột quả trứng phút chốc bị 
thiêu đốt hừng hực. 


Lữ Cánh Nam gắt lên: "Hai người các cậu không phải muốn ở bên dưới đợi chúng tôi à? " 


Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét, tự hiểu lần này nếu không có Cường Ba thiếu gia 
và giáo quan, hai người bọn họ sớm đã cùng nhau đi chào hỏi Tử thần rồi. 


Ba Tang chợt lên tiếng: "Giờ đường lui đã bị phong tỏa, muốn trở lại cũng không được nữa rồi." 


Lạt ma A La nói: "Chưa chắc, sau khi dầu bốc cháy, chắc là cửa đá sẽ tự động mở ra, hoặc 
không thì cơ quan để mở cửa cũng ở chỗ bức tượng Phật này. Đây là nơi dùng để huấn luyện 
chứ không phải loại cơ quan đóng chặt bịt kín một lần dứt khoát để phòng trộm." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đúng rồi đại sư, nói ra mới nhớ, những cơ quan cạm bẫy này thảy đều 
uy lực kinh người hết, thế động lực của chúng ở đâu ra thế nhỉ? " 


Trang 743/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La điểm đạm mỉm cười, nói: "Cậu quên rồi sao? Động lực của các cơ quan trong địa 
cung Ahezt là ở đâu ra? " 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nói: "Sức nước? ” 


Lạt ma Á La gật đầu: "Trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gío và sức nước là động lực vĩnh 
cửu tuần hoàn được cổ nhân sử dụng sớm nhất. Nếu tôi không lầm ở sâu dưới đáy khe nứt 
khống lồ trong lòng đất này là một dòng sông lớn đang cuộn chảu, chỉ có điều khoảng cách giữa 
dòng sông ấy và chúng ta quá xa, nên không nghe thấy tiếng nước chảy thôi. Cổ nhân hoàn 
toàn có thể sử dụng các thiết bị giống như bánh xe nước, không ngừng truyền động lực đến các 


Ä 1 


bộ phận bên trong tượng Phật khổng lồ. 
Đường Mẫn nói: "Nhưng mà, đã hơn một nghìn năm rồi đấy." 


Lữ Cánh Nam thở dài: "Phải đó, hơn một nghìn năm rồi, cả cỗ máy khổng lồ này vẫn đang 
không ngừng vận hành liên tục.” 


Lạt ma á La đưa mắt nhìn mọi người, cười mà như không cười nói: "Kø thuật cơ khí thật đáng 
sợ, trí tuệ của cổ nhân cũng thật đáng kính đáng phục, không phải vậy sao? " 


Nhạc Dương nói: "Nhìn kìa, có ánh sáng, bọn chúng đã lên đến tòa tháp ngược thứ mười bảu 
Ôi. 


Lữ Cánh Nam vỗ tay nói: "đứng lên, đứng lên, không được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng 
lại, tiếp tục tiến lên." 


Từ bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ sáu sang bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ bảy chỉ 
còn một sợi xích sắt nối liển. Lạt ma Á La nói với giọng đầy kính nể: "Cổ nhân có lẽ là bước đi 
trên sợi xích sắt nàu, chúng ta không làm nổi, nhưng bò qua thì vẫn có thể làm được." 


Giữa tòa tháp thứ mười bảy và tháp thứ mười tám là một cây trụ đồng đường kính chừng bảy 
mươi centimet. Trụ đồng trơn tuột này khá giống với trụ đồng bên trong tòa tháp thứ sáu, không 
thể dùng hai tau ôm hết, nhưng ở đây nó vắt ngang giữa không trung tăm tối, so với bò lên theo 
chiều thẳng đứng còn khó bộ phần, mà rơi xuống dưới là không có cơ hội lần thứ hai. Soares 
nói: "Thế nào? cũng giống tầng mười hai hả? " 


Merkin lắm bẩm: "Không, không đúng, anh nhìn xem, một đầu trụ đồng gác vào trong tháp, bọn 
họ đã đẽo một cái rãnh hình chữ nhật, trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấu, Như thế này, 
đặt chân lên đó cũng giống như bước trên con lăn gỗ trên mặt nước ấy, trơn trượt như vậu, so 
với đi dâu thép còn khó hơn ấy chứ." 


Soares nói: "Không qua được à? Xem ra lại phải dùng pháo từ lực rồi." 


"Không." Merkin đứng trong bóng tối kiên quyết nói: "Cho dù sang được bên ấy chúng ta cũng 
không thể vượt qua được tòa tháp ngược thứ mừơi tám. Tôi nhớ bên dưới hình như còn có 
đường ra khác nữa, bắn pháo sáng lên." 


Pháo sáng từ từ dâng lên trong màn tăm tối. Nhờ luồng ánh sáng cực mạnh ấy, bọn Merkin đã 
nhìn rõ được tình hình xung quanh. Ơ bên phía vách núi, bọn y đang dối diện với một cái hang 
khổng lồ, tối om như mực, đáu tháp có một vạch đen thẳng vươn dài xuống phía dưới vách núi. 


Trang 744/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merlin hỏi Soares: "có bay xuống đấu xem được không? " 


Soares lắc đầu: "Không được, phạm vi khống chế chỉ trong vòng năm mươi mét thôi, nham thể 
dưới lòng đất này có nhiều khoáng chất, làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, khoảng cách vượt quá năm 
mươi mét là tôi không thể điều khiển được chúng nữa." 


Merkin nói: "Thôi vậu, tôi sang sơn động đối diện xem thử, nếu không được thì sẽ nghĩ cách 
khác, thực tình là tôi không muốn mất mạng trong tòa tháp cuối cùng này chút nào cả. " 


Soares cười khùng khục nói: ” Ben Merkin mà cũng có lúc sợ hả? ” 


Dây móc bắn qua, có vẻ như đã ghim vào vật gì đó. Merkin giật giật sợi dâu, thử xem độ chịu lực 
của nó tới đâu, đoạn nói: "Được rồi, Ngưu Nhị Oa, mày qua đó xem sao." 


Tín hiệu có thể đi qua an toàn bắn lên, merkin nói: "Tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo hướng này." 
Đúng lúc ấu, Max lên tiếng: "Ông chủ, có mấy thằng thực sự không thể đi được nữa rồi." 
Merkin nói: "Ứm, mấy thằng? " 

Max đáp: "Năm” 


Merkin gật đầu: "Vậy thì bảo chúng nó ở lại bên này canh gác, nếu bọn Trác Mộc Cường Ba 
may mắn qua được chốt chặn ở tòa tháp thứ mười hai, thì vẫn có thể ngăn chặn chúng thêm 
một lần nữa." 


Max nhận lệnh xong liền đi sắp xếp ngau. 


Đi qua dây xích vào các tòa tháp ngược thứ bảy, thứ tám lại không khó khăn nguy hiểm như tòa 
tháp thứ sáu, một phần cơ quan ở đây đã bị đám người đi trước phá hoại, chỉ còn lại những đồ 
vật lụ kù cổ quái trong các ô ngăn bằng ván gỗ. Lạt ma Á La cũng không biết mấy thứ nàu dùng 
để làm gì, trong thâm tâm thầm đoán đây là công cụ để người xưa tiến hành tu luyện. Từ đây trở 
đi, giữa vách đá và cánh tay tượng Phật lại có thang treo, đồng thời cầu dây xích giữa hai bình 
đài cũng trở về nguyên dạng như lúc ban đâu. Đến tòa tháp ngược thứ mười một, lạt ma Á La 
bỗng sực hiểu ra: "Tôi hiểu rồi. Năm tòa tháp trước đó là dùng để tu hành, đến tòa tháp thứ sáu 
là để khảo hạch, qua được khảo hạch thì sẽ được bước vào tảng tu luyện cao hơn, tiếp tục tu 
hành trong năm tòa tháp ngược khác..." 


Nhạc Dương kêu lên: "Vậu thì tòa tháp thứ mười hai nàu cũng là để khảo hạch rồi. Ối trời, tòa 
tháp thứ sáu chúng ta cũng suýt chút nữa là không qua nổi rồi. Tòa tháp thứ mười hai nàu, tòa 
tháp thứ mười hai..."Anh ngắng đầu lên đếm: "Ô, tháp cao đúng mười hai tầng." 


Lữ Cánh Nam lườm anh ta một cái, nói: "Chẳng có gì đáng sợ cả, bọn Merkin có thể đi qua 
được, thì chúng ta cũng qua được, câu này hình như là cậu nói thì phải. Giờ chúng ta chỉ có thể 
hụ vọng bọn chúng đã phá hoại một phần nào cơ quan cạm bẫy, để chúng ta dễ dàng qua hơn 
một chút mà thôi. " 


Đi tới khoảng trống giữa cánh tay và vách đá, mọi người trong nhóm đều đã chuẩn bị tinh thần 
để liên tiếp xoay người bật ngược, nào ngờ ở đây lại không như thế nữa. Đoạn dưới vách đá 
không có thang treo, chiếu đèn lên trên cũng không thấy có gì cả. Mấy ngườu tập trung quan 
sát kỹ mới phát hiện ra trên vách đá chỉ có mấy chỗ gồ lên bằng nắm tay, mà khoảng cách gần 


Trang 745/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất giữa hai chỗ gồ ấy cũng phải đến hai mét, còn xa nhất phải đến sáu bảy mét, mà phía trên 
hình như vẫn còn một khoảng vách trống không trơn nhăn nữa. Cả bọn Trác Mộc Cường ba cứ 
đần thối mặt ra nhìn. 


Lạt ma á La tháo ba lô xuống, chỉ đeo một cuộn dây an toàn, trầm giọng nói: "Để tôi thử, nếu 
lên được sẽ thắt dây an toàn thả xuống kéo mọi người lên. " 


Lữ Cánh Nam cũng bỏ đồ nặng xuống, chuẩn bị leo lên chiếu sáng cho vị sư già. 


Chỗ mầu đá gồ lên bằng nắm tay ấu chỉ đủ để vin ba ngón tay. Chỉ dùng ba ngón tau mà giữ 
được trọng lượng thân thể, đối với người bình thường quả thực đã quá khó khăn, huống hồ còn 
phải dịch chuyển nhảy nhót trên vách đá dựng ngược, đây gần như là một nhiệm vụ không thể 
hoàn thành. Chỉ thấy bóng lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam tựa như hai con dê rừng đang nhảy 
nhót trên triển núi dốc đứng, từ từ leo lên cao, thân hình mỗi lúc mọt nhỏ dẫn. Có mấy chỗ 
đường cụt không thể xoay nhích gì được, họ đều dựa vào thân thủ siêu phàm của mình đột phá 
vượt qua. Những người đứng bên dưới chỉ nhìn thôi mà cơ bắp cũng căng cứng hết cả ra. 


Nhạc Dương thấp giọng thì thầm: "Không cần phải nói, bọn tên Ben chắc chắn là lại dùng dây 
móc mới lên được thôi." 

Trương Lập căng thẳng lắp bắp: "Nhìn đại sư kìa, ối trời, nguy hiểm quá... dà, tôi sắp không 
thở được nữa rồi. y ây bên trái không đúng rồi, xa quá, nhưng mà ổi bên phải thì không chụp 
được chỗ gỗ tiếp theo đâu. Ôi! Ôi...cuối cùng cũng chụp được rồi." 


Đường Mẫn bịt mắt lại không dám nhìn, một hồi lâu sau mới hé nhìn qua kẽ ngón tay, hỏi Trác 
Mộc Cường Ba: "Bên trên đã hết đường rồi phải không anh? " 


Lòng bàn tau Trác Mộc Cường Ba đã đẫm mô hôi lạnh, nói: "Ừ, bước tiếp theo, đại sư sẽ phải 
xoay người chụp lấy chỗ gồ để lên cánh tay tượng Phật. Nếu chụp không trúng, ông sẽ rơi 
xuống, chúng ta phải chuẩn bị để đỡ ông mới phải." 

Giáo sư Phương Tân giở lều bạt, cùng Nhạc Dương, Ba Tang, Trương Lập mối người nắm lấu 
một góc kéo căng ra đề phòng bất trắc. Chỉ thấy trong bóng đêm như thể có một con dơi xám 
vút qua tầng không, trái tim mọi người đều lơ lửng trên cao theo thân thể lạt ma Á La. Cả quá 
trình chỉ diễn ra trong hai giây đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà cảm giác dài dằng dặc như thể thời 
gian đông cứng không trôi vậu. Cho đến khi lạt ma Á La bám chặt được vào chỗ gồ lên trên 
cánh tay tượng Phật khổng lô, trái tim như căng phồng lên vì sợ hãi của mọi người mới yên trở 
lại. Đa Cát kinh ngạc đến nỗi không ghìm nổi buột miệng thốt lên: "Ôi, lợi...lợi hại quái! " 


Nhạc Dương cũng nói: "Thấy chưa hả, đây chính là thực lực của đại tôn sư Mật tu đấy." 


Nhưng bọn họ ở dưới không hề trông thấy Lạt ma Á La đang không ngừng thở dốc trên vách 
đá. Lữ Cánh Nam cũng cảm thấy tương đối mệt mỏi, chỉ dùng ba ngón tay để giữ trọng lượng 
toàn thân, lại còn phải treo lên cao đâu phải chuyện dễ dàng. Lạt ma Á La vận hết sức lực kéo 
thân thể mình lên, cuối cùng cũng tùm được một chỗ đặt chân, giẫm lên một mầu đá gồ ra tranh 
thủ nghỉ ngơi một chút. Ông ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn còn phải bật ngược người như vậu hai 
lần nữa, mà khoảng cách giữa vách đá và cánh tau mỗi lúc lại tăng lên, sao có thể làm được đây? 
Ông tự biết, tủ lệ thành công của lần nhảy sang vách đá đối diện chỉ có ba mươi phần trăm, còn 
lần cuối cùng thì ông căn bản không thể nhảy ngược trở lại cánh tay này được, như vậy là đã 


Trang 746/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vượt quá cực hạn của ban thân, không phải cứ liều mạng mà có thể hoàn thành được. 


Ở bên dưới không còn nhìn rõ thân hình lạt ma Á La nữa, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn 
của Lữ Cánh Nam để dõi theo một vệt sáng đang di động trong bóng tối, chỉ cản Lữ Cánh Nam 
không kêu lên, tức là lạt ma Á La vẫn còn an toàn. Cả bọn đang nghĩ như vậu, bỗng nghe Lữ 
Cánh Nam kêu khe khẽ: "Á La đại nhân." Giọng cô gấp gáp căng thẳng, mặc dù rất khẽ, nhưng 
trong không gian yên tĩnh đến nỗi cách mười mét cũng có thể nghe thấu tiếng thở của người 
khác, ai nấy đều nghe thấy rõ mồn một. 


Thì ra trong lần xoau người bật ngược cuối cùng lạt ma Á La rốt cuộc không thể tới được cánh 
tau Phật khổng lồ, cố lắm cũng chỉ gần tới thôi, mà xung quanh chỗ đó lại không có cục gồ nào 
để bám. Thấu ông tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi, Lữ Cánh Nam mới hoảng hốt kêu 
lên thành tiếng. Nhưng lạt ma Á La đã tính đến tình huống này từ trước, ông vung cánh tay lên, 
dâu móc lập tức bắn ra xuyên qua cánh tau đá một cách chuẩn xác, đầu móc câu xòe ra, giữ 
thân hình lạt ma Á La lại trên không. Lạt ma Á La treo người trên mép cánh tay khổng lỏ, thở 
phào một hơi nhẹ nhõm, rồi mượn lực đu đưa của sợi dâu tìm một chỗ gồ lên để đặt chân. 


Vị sư già vất vả trèo lên cánh tay thứ mười hai, kết ba sợi dây an toàn thả xuống cho hai người 
nhẹ nhất là Đường Mẫn và Đa Cát lên trước, kế đó ba người cùng hợp sức kéo những đội viên 
khác lên theo. 


Nhạc Dương thở hồng hộc đứng lên: "Cuối cùng, cuối cùng thì cũng lên được rồi." 


Lạt ma Á La lo sợ nhìn tòa tháp ngược thứ mười hai cao sừng sững thảm nhủ: "Đây mới chỉ là 
bắt đầu leo lên cánh tay thứ mười hai thôi mà đã thế này rồi. Con đường phía trước kia chúng ta 
làm sao vượt qua được đây? ” 


Đến chân tòa tháp ngược thứ mười hai, vẻ nguy hiểm trùng trùng toát lên bội phần, đáy tháp 
cực nhỏ, đỉnh tháp lại cực lớn, tựa hồ chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cả tòa tháp ngược sẽ đổ sập 
xuống luôn vậy. Tòa tháp này có kết cấu bít kín, đường thông lên đỉnh tháp men theo các mảnh 
ván chìa ra theo hình xoắn ốc bên ngoài. Vì diện tích tầng trên lớn hơn tầng dưới rất nhiều, nên 
các tấm ván cứ như lơ lửng trên không. Nhìn qua cảnh tượng có thể đoán là bên trong tháp sẽ 
có các loại cơ quạn cạm bẫu để khảo nghiệm khả năng tránh né của các cổ nhân tới đây tu 
luyện. 


Điều khiến người ra sợ hãi là những mảnh ván sàn chìa ra ngoài khoảng không theo hình xoắn 
ốc nàu không có bất cứ biện pháp phòng hộ gì, chỉ dần bước sai một bước là sẽ rơi thắng xuống 
vực sâu không đáy. Mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đứng dưới chân tháp chiếu đèn lên quan 
sát một hồi, thấy khắp nơi lấm tấm vết máu còn tương đối mới, dấu vết bị phá hoại la liệt, thậm 
chí trên thân tháp cũng có chỗ bị cho nổ một lỗ lớn, xem ra bọn tên Ben kia đã nếm không ít 
thiệt thòi ở đâu rồi. 


Lạt ma Á La nói: "Nhìn kỹ ván sàn nàu mà xem, toàn là những khối gỗ chiều rộng ba mười phân 
ghép lại, có ngang có dọc, rất có khả năng ẩn giấu cơ quan, mà mỗi bức tường giữa các cột 
hành lang đều có khe nứt, có lỗ hổng, chứng tỏ trong tường cũng có cơ quan, chiều dày sàn 
ngăn cách giữa các tầng lên đến hơn một mét, có nghĩa là, ngoài mặt hướng ra khoảng không, 
toàn bộ ba mặt còn lại của hàng hiên này đều có cơ quan cạm bẫy, không cẩn thận là sẽ rơi 
xuống ngay. Tôi cảnh báo mọi người trước, mỗi một bước đều phải đề phòng cơ quan cạm bẫu 
đến từ mọi hướng đấy nhé." 


Trang 747/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nghe lạt ma Á La nới xong, cần thận quay sang thì thảm với Trác Mộc Cường Ba: 
“Tôi đã giác ngộ, một lòng liều chết rồi, anh thì sao? " 


Trương Lập chỉ khịt mũi đầy vẻ coi thường. 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt bàn tay Đường Mẫn, cô tiểu thư nhõng nhẽo ngước lên nhìn gã, 
ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, cả hai đều chung một ú nghĩ, sống cùng sống, chết cũng 
chết chung. 


Lạt ma Á La giẫm lên ván gỗ trước, những người phía sau tuần tự làm theo, có điều khoảng 
cách giữa mỗi người đã tăng lên để nếu người phía trước có gặp phải cơ quan cạm bẫy thì cũng 
có không gian mà xoay chuyển. Lạt ma Á La vừa đi được nửa vòng tấm ván gỗ đặt theo chiều 
dọc mà ông đặt chân xuống bỗng lật ngược, một chân bước hãng vào chỗ trống, kể đó trên vách 
tường đâm ra một hàng mũi giáo dài. Lạt ma Á La lập tức không lui lại mà còn tiến lên phía 
trước, dùng sức nhấn cả chân trước vào tấm ván bị hụt, cả người đổ hắn về phía trước hợp với 
chân sau thành hình chữ nhất, tránh khỏi mấy mũi giáo. Những người phía sau trông thấy đều tự 
động tránh không giẫm lên tấm ván gỗ đó nữa. Mới đi được vài bước nữa, lạt ma Á La đang 
đứng trên một tấm ván ngang đột nhiên cả tấm ván gỗ ấy trượt hắn ra ngoài, rồi rung rung giật 
giật như cái sàng, cũng may là đại sư đứng vững mới không bị lắc cho ngã xuống vực sâu không 
đáy bên dưới. 


Càng đi về sau, dâu móc giáo dài, tên bắn, phi tiêu xoáy, định độc, gần như là tất cả các loại cơ 
quan cạm bẫu mà thời đại đó có thể sử dụng được đều có ở trong tòa tháp ngược nàu, ván gỗ 
dưới chân có thể lật ngửa bất cứ lúc nào, hơn nữa còn lật ngược ra trước ra sau, xoay một vòng 
sang trái hoặc sang phải, bắn tung lên, rung lắc, có chỗ lại tự động rụt vào trong tháp; trên đỉnh 
đầu có chùy, sập hẳn xuống, nhìn vết tích để lại, chắc hản bên trên vốn từng có đá lăn, gỗ lăn, 
bàn chông...có điều đều đã "được" đám tên Ben hưởng thụ cả rồi. 


Cứ như vậy, cả đoàn vất vả tiến lên, chưa được nửa đường thì tất cả đều đã bị thương. Thương 
nặng thì có Trương Lập, bị chày gỗ đột nhiên bắn ra theo chiều ngang đập vào khớp vai trái, cả 
cánh tau không sao cử động được nữa. lên đến tảng thứ tám, bước chân của lạt ma Á La đã 
chậm hơn trước rất nhiều, ông thầm kinh ngạc tự nhủ: "Ở đoạn phía trước có đường ra sắt, trò 
gì thế này? " 


Vừa bước lên tấm ván gỗ có gắn đường ray sắt, chỉ thấy bức tường tháp bên trái mở ra, từng 
pho tượng người sắt sắp xếp hàng sẵn lần lượt trượt ra, vung quyền giơ cước, không ngờ vẫn 
còn có phong thái của bậc danh gia. Lạt ma Á La tránh khỏi cú đấm của người sắt đầu tiên, 
xoay người né một bàn chân sắt tung ra, nhưng lại bị người sắt phía trước móc một cú trúng 
cằm, bay mất cảm một cái răng cửa, trước mắt tối sắm lại. Trong cơn hoảng loạn, ông ngã người 
lăn vào trong bức tường, không ngờ người sắt trượt trên đường ray còn nhanh hơn đại sư, hai 
cánh tau sắt trước sau tấn ra, lạt ma Á La vội đưa tay cản lại, ba cánh tau giao nhau, nhưng lực 
của người sắt mạnh hơn, hất văng vị sư già ra ngoài mép ván. Lạt ma Á La vội hất tay lên, bắn 
dây móc vào ván gỗ, treo mình lơ lửng bên dưới, khi ấy đám người sắt mới rụt trở vào, đồng thời 
vách tường cũng đóng lại. 


Người sắt chạy ra, lạt ma Á La trúng đòn, lăn vào trong rôi lại bị hất văng ra ngoài, sự việc xảu 
ra chỉ trong một cái nháy mắt, đợi khi mọi người kịp phản ứng lại, đại sư đã treo lơ lửng bên 
dưới ván gỗ rồi, mấy người chứng kiến từ đầu chí cuối đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. 


Trang 748/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập lầm bẩm nói: "Đây là cơ quan kiểu gì vậy? " 


Lữ Cánh Nam thấy lạt ma Á La vẫn an toàn, cất tiếng đáp: "Đây chắc là công nghệ trâu gỗ ngựa 
gỗ được cải tiến, giông như đồng nhân ở Thiếu Lâm Tư vậu." 


Nhạc Dương thết lên: "Không phải vậy chứ, chúng ta có phải cao thủ gì đâu, Thiếu lâm tự đồng 
nhân cơ à..." 


Giáo sư Phương Tân đề nghị: "Tôi có cách này, chúng ta bám ở mép ngoài ván gỗ mà đu qua, 
vậy thì đám người sắt ấu chắc là không làm gì được." 


lạt ma Á La ở bên dưới lên tiếng: "Không được! Bên dưới ván gỗ có hai trục tải trọng ở giữa, 
ngoài những nơi có đường ray, các tấm ván khác đều có thể lật tung ra theo phươmg mgamg, 
thế nên không thể bám vào được, chỉ có cách đi giữa hai trục ấu mới là bình ổn nhất. Hơn nữa, 
treo lơ lửng bên ngoài như thế cũng vẫn có nguy cơ khởi động cơ quan bẫy rập." 


Chỉ thấu lạt ma Á La đeo mình lơ lửng giữa không trung đang phải khó nhọc tránh né các loại 
ám khí phi tiêu bắn ra từ vách tường ở tầng bên dưới, muốn leo lên trên thì lại sợ người sắt tấn 
công. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy bọn tên Ben kia qua chỗ này bằng cách nào? Ðu người bên ngoài 
ván gỗ cũng vẫn có thể khởi động cơ quan, mà ở đây cũng không có cách nào để sử dụng các 
loại móc câu chứ nhỉ? " 


Trương Lập đưa ú kiến: "Liệu có phải chúng giở trò gì trên đường rau không? " 


Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, chỉ thấu trên đường ray vẫn còn một vài vết tích mới, cô lấy ra 
một cái móc sắt, cắm nó vào đường ray hình cái chêm ở chỗ góc tường. Vách tường mở ra, 
người sắt lại trượt theo quỹ đạo, gặp phải cái móc sắt ngăn cản, đấu cho móc sắt và đường rau 
cọ vào nhau đi một đoạn dài chừng mười centimet mới dừng lại, hoa lửa bắn tung tóe. Lữ Cánh 
Nam đứng giữa ván gỗ, người sắt tay đấm chân đá một lúc, nhưng trước sau đều không chạm tới 
được người cô, cuối cùng lại rụt trở về, vách tường đóng lại. Lạt ma Á La giờ mới leo lên, đưa 
mắt nhìn sang phía Lữ Cánh Nam, cả hai người đều đang suy nghĩ lại về trí tuệ cũng như thân 
thủ của bọn tên Ben và Soares. 


Trang 749/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 9 - ao Điểm 


Tìm được cách tiến lên phía trước, cả nhóm người bọn Trác Mộc Cường Ba mới có thể đi qua 
nửa đầu của trận địa người sắt, chưa kịp định thần thì đã thấy động tác của những người sắt phía 
sau càng lúc càng nhanh, quyền cước cũng mạnh mẽ bội phần. Mấy người còn đang nhìn mà 
hoảng hồn khiếp vía, bỗng nghe lạt ma Á La hét lớn "cẩn thận", chỉ thấy người sắt bên trái vung 
tay không tới chỗ đại sư, bỗng nhiên nắm đấm kéo theo dây xích bắn vọt ra như phóng đạn, lạt 
ma Á La vội cuống cuồng né tránh, một người sắt khác ở phía trước lại phi ra một cái chân, đại 
sư liền ngửa mặt theo thế "thiết bản kiêu” tránh đòn, cái chân sắt ấy đá trúng ngay nắm đấm sắt, 
nắm đấm liên lập tức thay đổi phương hướng, bắn vẻ phía sau, khí thế hùng hậu phi thường. Lữ 
Cánh Nam vừa nghe được chữ "cần" đã thấy một vật thể bay tới, căn bản không kịp tránh né, 
bội giao hai tay lại chăn trước ngực. Nhưng lực phóng của nắm đấm sắt ấy quá lớn, ép chặt hai 
cánh tau giao nhau của Lữ Cánh nam vào sát lồng ngực, đấy cô lui về sau một bước, há miệng 
phun ra một búng máu lớn. 


Lạt ma Á La lộn một vòng về phía trước, chưa kịp thấu vật gì bay đến, đã nghe tiếng gió bên tai, 
vội lăn sang một bên tránh đòn, bên phải chợt nghe tiếng gió vù vù, lại thêm một nắm đấm sắt 
bay vọt đến như ánh sao băng, vị sư già liền ngửa người ra sau né tránh, toàn thân đầm đìa mồ 
hôi lạnh, cùng lúc ấy, phía trước không biết có thứ gì đã bắn vù tới, mặt thấu không thể tránh 
kịp, lạt ma Á La lập tức xoay người rạp xuống đất theo tư thế chó rúc bùn, cuối cùng cũng tránh 
khỏi, trước mắt đột nhiên lóe sáng trong rãnh trên ván gỗ có thứ gì đó bị rơi... 


"Tất cả dừng lại" Lạt ma Á La đột nhiên hét lớn, kêu mọi người dừng lại ở chỗ đường ray có 
người sắt không bắn được nắm đấm sắt ra, đồng thời ông và Lữ Cánh Nam cũng lùi trở lại. Lạt 
ma Á La lăn lộn mấy vòng ở giữa đám người sắt có thể bắn được tay chân ra xa ấy, khắp người 
đã có thêm mấy vết thương, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa ổn định trở lại. 


Cả nhóm xếp thành một hàng dừng lại ở chính giữa đường ray sắt, bên cạnh mỗi người đều có 
một người sắt đang vung tau múa chân, rít gió vù vù, mặc dù không chạm đến người, nhưng chỉ 
nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía rồi. Lạt ma Á La nói: "Chân tay của 
đám người sắt phía trước kia đều có thể bắn ra khỏi thân thể, dù thế nào chúng ta cũng không 
tránh né được đâu.” 


Nhạc Dương đang ở chỗ góc ngoặt hình cung, không nhìn thấy lạt ma Á La được, anh lớn giọng 
hỏi: "Bọn tên Ben ấy lại cùng cách đặc biệt nào để qua đây thế nhỉ? " 

Lạt ma Á La đáp: "Tôi phát hiện ra cái này." Ông giơ lên một ống tiêm cỡ nhỏ dài chừng năm 
centimet, chỉ có Lữ Cánh Nam và Trương Lập ở phía trước là nhìn thấy. Trương Lập nói với về 
phía sau: "Bọn chúng dùng thuộc giảm đau tiêm vào trung khu thần kinh." 


Lúc này lạt ma Á La cất tiếng: "Giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là dừng lại ở đâu và quay trở 
lại, hai là cũng học theo bọn chúng, sử dụng thuốc giảm đau tiếp tục tiến lên, mọi người tự chọn 
đi." 


Không nghỉ ngờ gì, tất cả đều chọn cách thứ hai, thuốc giảm đau mà họ dùng khác với loại bọn 
Merkin, không tiêm mà uống, thời gian từ lúc uống vào đến lúc có tác dụng lâu hơn một chút, 


Trang 750/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhưng hiệu quả lại kéo dài hơn. Loại thuốc giảm đau tác dụng đến trung khu thần kinh này có 
thể ngăn các bộ phận trên thân thể truyền cảm giác về cho đại não, gần như là một loại giảm 
đau tuyệt đối, nhưng cũng có khá nhiều điểm tai hại, vì dù thế nào thì cảm giác đau đớn cũng là 
phản ứng bình thường của cơ thể con người đối với những chỗ bị tổn thương, cảm giác đau đớn 
bị ngăn trở, đại não sẽ không thể đưa ra phán đoán chính xác về tình trạng các bộ phận trên cơ 
thể, thường sẽ gây ra thiệt lại còn nặng nề hơn. Mặc dù các thành viên trong nhóm đều đã mặc 
áo giáp chống đạn, nhưng đối mặt với những cú đòn nặng nề như vậy, tác dụng của áo chống 
đạn đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn, bọn họ chỉ có thể dựa vào thị giác của mình mà đưa ra phán 
đoán bảo vệ những vị trí quan trọng nhất trên cơ thể mà thôi. Hơn nữa, loại thuốc giảm đau tác 
động vào trung khu thần kinh này có tác dụng phụ rất lớn lên đại não, chỉ có thể sử dụng một 
lượng cực nhỏ, uống thuốc xong, sau mười lăm phút sẽ bắt đầu có tác dụng, thời gian công hiệu 
chỉ có hai mươi phút. Mấy người uống thuốc giảm đau vào, rồi tự tiêm cho mình một mũi thuốc 
trợ tim, đoạn vừa bảo vệ các vị trí quan trọng trên cơ thể giữa vô số nắm đấm và bàn chân sắt, 
vừa dốc hết khả năng của mình, từng bước từng bước một khó nhọc xông lên phía trước. Cứ 
như vậy, cả đoàn người liều mạng một phen thập tử nhất sinh lao qua đám người sắt tay đấm 
chân đá, cuối cùng cũng hoàn thành vòng cuối cùng quanh tầng tháp thứ mười hai, lên đến bình 
đài hình bát giác trên đỉnh tháp. 


Không ai là không bị thương, Trương Lập, Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, giáo sư 
Phương Tân đều mấy lần suýt nữa rơi xuống khỏi ván gỗ, dùng hai chữ "nguy hiểm" cũng khó 
mà hình dung được một phần vạn tình cảnh lúc ấy. Lên đến bình đài kiểm tra lại tình hình 
thương tích, cánh tay trái của Trương Lập, tau phải của Nhạc Dương đều gần như không thể 
nhúc nhích, từ mắt cá chân lên đến bả vai Ba Tang chỗ nào cũng xanh xanh tím tím; Lữ Cánh 
Nam và lạt ma Á La hình như không bị thương đến xương cốt, nhưng bị dính đòn nhiều nhất, 
đều đã bị nội thương không nhẹ; Đa Cát bị đánh cho vẹo cả cằm, lạt ma Á La đang chuẩn bị 
giúp anh ta nắn lại; giáo sư Phương Tân bước đi hơi khập khiễng, xem ra đùi non đã bị trúng 
đòn khá nặng; trên người Trác Mộc Cường ba như thể đang mở tiệm nhuộm vải, đen, xanh, tím, 
đỏ, chẳng thiếu màu gì; nhưng Đường Mẫn ởi phía trước gã thì hình như không bị thương nặng 
lắm, chỉ hơn có vẻ nhếch nhác tiểu tụy thấp thỏm bất an mà thôi. Trác Mộc Cường Ba cũng 
không có vẻ mệt mỏi gì, ngược lại còn tỏ ra rất bình thản. Trong mắt gã chỉ có một mình Đường 
Mẫn, cái miệng yêu kiều đang thở hổn hển, vắng trán lấm tấm chút mồ hôi, nhưng người vẫn 
bình an, không bị thương nặng. Trong mắt Lữ Cánh Nam cũng có một người, toàn thân người 
này trên dưới không chỗ nào là không đổi sắc nhưng lại cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên như thể 
ta đây bị thương nhẹ lắm. Cô biết rõ, gã là người dính đòn nhiều nhất nặng nhất, không biết là 
có bao nhiêu chỗ xương lệch gần lìa ra nữa, cô biết rất rõ, vì từ đầu chí cuối cô đều nhìn thấu 
mồn một. Đến giờ hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết, mọi người đau đến nỗi phải nghiến răng 
nghiến lợi chịu đựng, vậy mà cái con người kia lại vẫn cố gượng nhịn đau, khóe miệng còn 
nhếch lên nở nụ cười hờ hững. Trong lòng Lữ Cánh Nam lấy làm phẫn nộ: "Hừ, diễn cho ai 
xem chứ." Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, vội quay ngoặt đi, đến khi quay đầu trở lại, trên 
mặt đã phủ lên vẻ lạnh lùng. Diễn cho ai xem đây? Bản thân cô cũng không biết nữa. 


Lên đến đỉnh tháp trên tảng thứ mười hai, Trương Lập và Nhạc Dương thật sự không thể bò dậu 
nổi nữa, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào không đau nhức, chỉ muốn tìm chỗ lót 
sẵn nệm bông chui vào nghỉ ngơi một trận cho thật đã. Cảm giác đau đớn di thuốc hết công 
hiệu gây ra trực tiếp kích thích vào hệ thần kinh, khó chịu vô cùng. Lữ Cánh Nam không thể 
không tuyên bố: "Nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi đi tiếp." 


Trang 751/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đứng cạnh chỗ nối liền toà tháp ngược thứ mười hai với tòa tháp ngược thứ 
mười ba đau đớn đến rã rời xương cốt, chốc chốc cơ bắt lại không chịu sự khống chế của bản 
thân mà co rút một hồi, nhưng gã vẫn cố nhẫn nhịn. Con đường nổi giữa hai tòa tháp này lại là 
một cuộc khảo nghiệm không thể vượt qua nữa. Hai tòa tháp được một trụ đồng đường kính 
chừng bảy mươi centimét nối liền: "m, không dễ qua đâu.", không biết từ khi nào lạt ma Á La 
đã đến sau lưng gã. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Thế này còn khó hơn cả đi trên dây thép nữa, đại sư." 


Lạt ma Á La không trả lời gã, còn nói: "Ôm thì ôm không hết, không thể bò qua được, chỉ có 
thể đứng thắng người mà đi trên đó thôi. Nhìn khoảng cáhc giữa hai tòa tháp này cũng phải đến 
hai ba trăm mét, đấu. Đối với bọn tên Ben ấy thì không vấn đề gì, nhưng với chúng ta thì rất khó 
khăn đó." 


Ông ngừng lại giâu lát rồi tiếp lời: "Nghỉ ngơi chút đi, rồi nghĩ đối sách sau." 


Đang chuẩn bị nghỉ ngơi trên bình đài bát giác, bỗng nhiên nghe "keng" một tiếng, nhóm người 
vừa mới cửu tử nhất sinh ấu lại lập tức căng thẳng như dây đàn. Ngoài Đa Cát ra, tất cả những 
người còn lại đều biết đó là âm thanh đạn bắn vào tượng đồng. Sau khi xác định được âm thanh 
phát ra từ đâu, chín người đều nấp hết ra sau lưng tượng đồng, chỉ thấy đạn bay vèo vèo, vạch 
lên không trung một đường lửa. 


Cũng may tượng Phật đồng này đủ lớn, chín người mới có thể nấp hết ra sau lưng. Ba Tang làu 
bàu chửi: "Khốn thật, chẳng trách không để người canh giữ ở lối vào, bọn chúng chọn đúng lúc 
chúng ta mệt mỏi nhất để ra tau. Ở đây chỗ nào cũng là nơi dễ thủ khó công, làm sao mà qua 
được đâu." 


"Ghét thật, trụ đồng này đã khó qua lắm rồi, giờ chúng lại còn để người chặn bên bờ đối diện 
nữa chứ, chung ta không thể tiến thêm bước nào nữa rồi." Trương Lập cũng hằn học nói. Giờ 
mọi người đều đã cầm vũ khí trong tay, nhưng ngay cả cơ hội bước ra khỏi sau lưng tượng Phật 
đồng cũng chẳng có, phía bên kia đã ngắm chuẩn vào đây rồi. 


Ba Tang nói: "Hai tòa tháp ngược này cách nhau khoảng hai ba trăm mét, bọn chúng dùng súng 
trường bắn tỉa gắn kính ngắm ban đêm, đối phó với chúng ta thực quá dễ dàng. Những thứ đố 
chúng ta không hề có, đến cả năng lực phản kích cũng còn không đủ...Con đường này không 
thể đi tiếp được nữa rồi. " 


Nhạc Dương nói: "Nhưng cũng không thể lui về nghĩ cách khác được mà." 


Mọi người đều im thin thít không nói lới nào...Lúc nàu mà rút lui chẳng khác nào bảo họ chết 
thêm một lần nữa. 


...trầm mặc. 
...trầm mặc. 


Lữ Cánh Nam đột nhiên cất tiếng: "Mọi người nghĩ cách quấy nhiễu sự chú ú của chúng, tôi có 
thể dùng dây thừng móc đu qua." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức phản đối: "Không được, làm thế nguy hiểm quái! Cô đu người giữa 


Trang 752/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không trung, vậu có khác gì cái bia sống đâu chứ." 


Lữ Cánh Nam nói: "Đành mạo hiểm một phen vậy. Nếu chúng dùng ống ngắm tầm nhìn sẽ rất 
hẹp, chỉ cần không chú ý đến bên dưới trụ đồng là không thể nào phát hiện ra tôi được." Cô vừa 
đứng lên vừa lấy ra một quả lựu đạn dạng chai, đấy chính là thứ lựu đạn sáng khiến người ta 
đồng thời mất cả thiín giác kẫn thị giác mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã được giới thiệu trước khi 
lên đường đến Mặc Thoát, là vũ khí chuyên dụng để chống khủng bố. Ba Tạng dột nhiên giật 
quả lựu đạn trên tay Lữ Cánh Nam, rút chốt, rồi ngênh ngang bước ra khỏi chỗ nấp sau lưng 
tượng phật đồng. 


Nhạc Dương kêu lên: "Không được, nguy hiểm quá, sẽ thành cái bia sống đấu anh Ba Tạng." 
Ba Tang đáp: "Không sao, có áo chống đạn rồi." 
Trương Lập nói: "Nhỡ chúng bắn vào đầu thì sao? " 


Ba Tang cười nhạt một tiếng: "Cược một ván chứ sao." Đoạn anh ta quay sang bảo Lữ Cánh 
Nam, "Còn lại thì phải nhờ vào cô thôi, giáo quan." Lời vừa mới dứt, một viên đạn đã bắn trúng 
ngay ngực anh ta, mặc dù không đến nỗi ngã xuống, nhưng lồng ngực chịu lực nặng nẻ, hơi thở 
tắc nghẽn trong giây lát. Ba Tang vung vấu hai tay để thu hút sự chú ú của tên bắn tỉa bên bờ đối 
diện, đồng thời quả lựu đạn sáng cũng lăn ngay phía trước mặt. 


Thái Đình và Hoàng Mao vốn là loại tép riu trong tổ chức săn trộm Hồ lang ở Khả khả Tâu Lụ. 
Lần này bọn chúng cũng không hiểu sao lại mau mắn được cho ở lại canh giữ chỗ hiểm yếu này, 
gần như không cần phải mạo hiểm chút nào. Chỉ thấu trong ống ngắm ban đêm, gã đàn ông kia 
trúng đạn rồi mà vẫn vung vấy hai tay, Thái Đình thẩm nhủ: "Thằng này mạng lớn thật, lần này 
mà không bắn vỡ đầu mày ra thì có lỗi với khẩu súng của tao quá." Đột nhiên, hắn thấy gã đàn 
ông kia bất ngờ quay ngoắt người lại, quay lưng về phía mình, đồng thời còn đưa hai tay ôm đầu 
nữa, đây là tư thế quái quở gì vậy? Hai tên còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, hết nhiên đã thấu 
trong kính ngắm trắng xóa một màu, ánh sáng chói lòa, cả hai đều vứt súng sang một bên, ôm 
mắt kêu ầm gĩ, nhất thời chẳng nhìn thấy gì nữa. 


Khi ánh sáng chói lòa tan đi, Lữ Caán Nam tức khắc lao ra khỏi tượng Phật, ngắm chuẩn 
phương hướng rồi móc tung mình nhảy vút leê, đồng thời tay trái vung ra, dây móc quấn mấu 
vòng quanh trụ đồng, cả người Lữ Cánh nam đung đưa một cái, trong nháu mắt đã tiến lên mười 
mấy mét, kế đó tay phải cô hất lên, một sợi dâu khác cùng lúc quấn quanh trụ đồng, dây móc 
bên tay trái lơi ra, bắt đầu tự đồng quấn trở lại. Cứ như vậy mọt dây tay trái một dây tay phải 
quấn lấy trụ đồng mà tiến lên. Nhìn có vẻ đơn giản những thực hiện một loạt động tác liên tục 
ấu trong bóng đêm, Lữ Cánh Nam buộc phải dựa vào kú ức mới có thể văng dây quấn trụ đồng 
một cách chuẩn xác, hễ thân thể hơi nghiêng lệch đi một chút, dâu móc sẽ bay trượt ngay tắp 
lự. 


Đồng thời trên đỉnh tháp, những người yểm hộ lần lượt nổ súng phản kích, mặc dù không nhìn 
thấy mục tiêu ở đâu, độ chuẩn xác không thể so với súng bắn tỉa, nhưng tiếng súng ầm vang 
cũng đủ khiến hai tên mù dở kia phải ôm đầu lủi như chuột. 


Merkin và Soares không hề nhận ra đây chính là bên trong miệng của tượng Phật khổng lỏ. Bọn 
ụ chỉ cảm thấy chỗ hổng này tựa như một cái giếng trời lớn, nơi cả đám đang đứng là một quảng 
trường bằng phẳng rộng cỡ bốn cái sân bóng đá gộp lại, vùng tối tăm không nhìn thấu gì phía 


Trang 753/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên vách đá hình mái hiên chìa ra. Quảng trường được đục đẽo mài nhẫn phẳng l bằng sức 
người, đứng giữa chốn đây, dù là người hau máy móc cơ giới gì cũng đều lập tức trở nên nhỏ bé. 
Ở cuối quảng trường là một tòa kiến trúc cung điện trông như ngọn tháp ba tầng. Khi pháo sáng 
bắn lên chiếu rọi chói lòa trong hang động, tòa cung điện cao ngất kia liền phô ra vẻ rực rỡ 
muôn màu vô cùng huy hoàng lộng lẫy. Những mảnh ngói như ngọc lưu lụ khiến cả phần mái 
cung điện ánh lên sắc hoàng kim chói lọi, những con thú lành gắn trên mái ngói phát tia sáng 
như bạch ngân, trên tường cung điện màu tím đỏ trang trí những mẩu đá lân tinh lấp lánh như 
bảo thạch lại còn chạm nổi vô số phi thiên dạ xoa, mây lành thú quý, ở chính giữa bức tường là 
bức phù điêu khổng lồ chạm hình Phật ba mắt mười tám tay đang ngồi, cửa cung điện nằm ở 
phần bụng Phật. Bước lại gần, ngấng đầu lên không thấy mái cung điện, đảo mắt nhìn quanh 
không thấy góc tường, chỉ thấy có một cánh cửa đỏ bọc đồng vĩ đại phía trên đóng những hàng 
định đồng to bằng miệng bát chắn sừng sững trước mặt. Nhìn thấy cánh cửa này, trong óc 
Merkin và Soares cùng lúc bất giác nghĩ đến một từ: nguy nga. 


Hai bên cửa cung điện vẫn còn giá đỡ bằng đá cao ngất, then cửa gài cách mặt đất chừng mười 
lăm mét, dùng nguyên một cây gỗ lớn gác ngang trên chốt bằng đồng. Cây gỗ nay đã mục nát 
rơi rụng, nhưng năm xưa, một câu gỗ to tướng thế này tuổi cây ít nhất cũng phải đến nghìn năm 
trở lên. 


Merkin nói: "Xem ra năm ấy người ở đây ra ởi rất vội vã, đến vả giá đỡ bằng đá kia cũng chưa 
kịp đấy ra nữa." 


Soares nói: "Ứm, cả cây gỗ nguyên khối đường kính tắm hai mét, nếu không phải nó đã mục 
nát ra rồi, muốn nhấc xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đầu. Năm xưa đám người Cổ 
Cách ấy làm cách nào mà đưa nó lên đó được nhỉ? Treo lên à? Nhưng nhìn hướng bậc thang 
của hai cái giá bằng đá này, thì hình như là họ vác lên hay sao vậy, thế thì cần đến bao nhiêu 
người mới nhấc nó lên được đâu. 


Lúc nàu, Max bước đến báo cáo: "Đã kiểm tra xong xung quanh không có cơ quan cạm bẫy nào. 
Xem ra chỉ cần cho nổ hai cái bệ đá kia, rồi buộc dây thừng vào tau nắm cửa bằng đồng là có 
thể kéo cửa ra được." 


Đợi bọn Merkin đi ra phía chỗ quản trường thoáng rộng. Max hạ lệnh: "Cho nổ đi." 


Xa xa chợt có tiếng súng vang lên, Merkin mỉm cười nói: "Xem ra bọn chúng gặp phải phục kích 
ở tâng mười hai rồi. Câu trụ đồng ấy gần như là không thể qua nổi, bọn chúng có thể đột phá 
cửa ải của chúng ta không nhỉ? Chà, kết quả thật khiến người ta chờ đợi quá đi." 


Soares cười khùng khục nói: "Tôi lại chỉ muốn biết xem rốt cuộc anh đang chơi trò gì thôi." 
Merkin cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình: "Rồi anh sẽ biết thôi. " 


Hai phút trôi qua, thị lực của Thái Đình và Hoàng Mao dân dần hồi phục. Bọn chúng cũng 
nghiêng người nấp phía sau một pho tượng Phật đồng, nhìn ánh lửa xẹt lóe trên không trung, 
lập tức biết ngay đám người trên tòa tháp bên kia chỉ là bắn vu vơ cho bõ tức. Hoàng Mao cầm 
súng bắn tỉa lên, từ sau lưng tượng phật đồng bước ra, hằn học nói: "Tưởng thế có thể bắn trúng 
bọn tao à, lại dùng cả lựu đạn sáng nữa đấy, để tao cho chúng mày biết mặt." 


Thái Đình cũng gác súng bắn tỉa lên lan can trở lại, bật ống ngắm ban đêm lên nói: "tao với màu 


Trang 754/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xem thằng nào bắn trúng nhiều hơn. Khà khà, ừm? Kỳ quái thật, chúng nó nấp đâu rồi? " 


Hoàng Mao đáp: "Có đứa nấp dưới lan can, có đứa nấp sau tượng Phật, chỉ để lộ nòng súng ra 
bắn vung vãi một chập thôi, chắc chúng nó cũng biết bọn mình hồi phục thị lực rồi, thế nên mới 
cúp đuôi nấp đi hết." 


Thái Đình nói: "Chắc là không dùng lựu đạn sáng nữa đâu nhỉ? " 


Hoàng Mao gật đầu: "Chúng nó chắc cũng biết dùng nữa thì cũng chẳng có hiệu quả nữa rồi. 
Bắn trúng một đứa." Hắn hướng họng súng ngắm chuẩn bên dưới lan can, bên trong kính ngắm 
thấy hoa máu bắn tóe lên. 


"Á" Trương Lập giật mình lăn sang một bên, cái vai trái còn chưa lành lại bị thương thêm lần 
nữa, đồng thời kêu lên: "Tránh khỏi lan can ngay. Bọn chúng bắn xuyên qua phiến đá đấy." 


Nhạc Dương đỡ Trương Lập trở về sau tượng Phật đồng. Đường Mẫn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ 
giúp anh chàng khử độc, băng bó cảm máu. Nhạc Dương nói: "Không ngờ còn biết bắn xuyên 
qua vách nữa, xem ra bọn chúng cũng khá hiểu biết tính năng của súng bắn tỉa đấy. Ghét thật, 
để tôi dùng thêm một quả lựu đạn sáng cho chúng mù luôn." 


Ba Tang lắc đầu ngăn lại: "không được, sẽ làm lộ giáo quan đấy. Hơn nữa, bọn chúng đã có đẻ 
phòng, lần thứ hai rất khó hiệu quả." 


Trác Mộc Cường Ba giơ họng súng ra bên dưới nách tượng Phật, lại bắn thêm một loạt đạn: 
"Giáo quan còn cần bao lâu nữa mới sang được phía bên kia? " 


Lạt ma Á La nói: "Đi qua trụ đồng ít nhất cũng cần năm phút, sau đó cô ấu còn phải tiến vào 
tầng bên dưới của tòa tháp, vòng ra sau chúng. Chuyện nàu cũng cần một chút thời gian, mười 
lăm phút có lẽ là đủ.” 

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vậy thì kiên trì thêm mấy phút nữa đi." Trong lòng gã thầm nhủ: 
"Giáo quan à, cô phải thành công đấy nhé, cái loại đàn bà chẳng khác gì ma quủ như cô chắc là 
không thất thủ đâu nhỉ." 


Kiên trì giữ trận địa thêm mấy phút nữa, ước đoán Lữ Cánh nam đã sang đến tòa tháp bên kia, 
Nhạc Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, lấy một mảnh vải trắng dùng băng vết thương buộc vào 
nòng súng giơ lên. Quả nhiên, ánh mắt hai tên Thái Đình và Hoàng Mao đều bị mảnh vải ấy thu 
hút. Thái Đình nói: "Thế này là ý gì đây? Muốn đầu hàng à? ” 


Hoàng Mao nói: "Cũng được đấy, hay là tao với mày dừng lại một chút, nhưng cứ ngắm trước, 
đợi chúng nó ra một đứa thì bắn một đứa." 


Thái Đình phá lên cười hô hố. Tiếng cười còn chưa dứt, hắn bỗng cảm thấy sau gáy bị vật gì đó 
đập tới, lập tức không nghĩ ngợi vung tay hất súng ngược lại. Đồng thời Hoàng Mai cũng đột 
nhiên cảm giác bị một cú giật mạnh tựa như có người định bóp chặt bỗng bất ngờ chuyển sang 
giật ngược cánh tay hắn lên. Người đánh lén chính là Lữ Cánh Nam. Được tiếng súng yếm hộ, 
cô tiến vào tầng dưới tòa tháp, rồi vòng ra sau lưng hai tên này, bất ngờ ra tay đột kích, vốn định 
đánh hôn mê một tên, bắt sống tên còn lại, không ngờ tên bị chém vào cổ kia lại không hôn 
mê, còn vung súng phản kích. Lữ Cánh Nam liền tức khắc thay đổi chiến thuật, chuẩn bị nhấc 
một tên lên hất văng ra phía trước, kế đó sẽ chế phục tên còn lại. Như vậy, tên vị hất văng lên 


Trang 755/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kia cho dù không bị rơi khỏi đỉnh tháp cũng nhất thời hoang mang không tự làm chủ được bản 
thân. Không ngờ, thân thể Hoàng Mao vừa mới nghiêng về phía trước, hắn đã đột nhiên buông 
súng, hai tay vin vào lan can, kế đó cả người nhảy tung lên, định dùng hai chân kẹp lấu kẻ tấn 
công lén phía sau. Nhưng sau lưng hắn không phải ai khác mà chính là Lữ Cánh Nam. Cô thuận 
thế ngửa người ra sau, tung chân tống cho hắn một cước. Hoàng mao liền mượn đà ấy đảo một 
vòng trên không, vội bám chặt lấu thành lan can, treo lơ lửng bên ngoài tòa tháp. Đồng thời Lữ 
Cánh Nam cũng vươn tay đấy họng súng đi, tiếng "tạch" vang lên, một viên đạn chếch khỏi quỹ 
đạo, không biết đã bắn về phía nào. Thái Đình giật vùi chỏ đánh một cú về sau. Lữ Cánh Nam 
giơ tau bắt lấu. Hắn lại hất chân tung cú đá hậu. Nhưng Lữ Cánh Nam giẫm mạnh một phát, tên 
họ Thái liền ngửa bật ra sau. Lữ Cánh Nam liền buông tay rồi giật luôn tóc hắn kéo ra một phát 
ra sau. Thái Đình tức khắc mất thăng bằng, vội ưỡn mình nhao lên trước. Lữ Cánh Nam nhân đà 
ấu đấy nhẹ một cú. Thái Đình đứng không vững được, chân đạp vội vào lan can, kế đó định quau 
đầu lại xem thử coi, rốt cuộc cái kẻ lợi hại ấu là ai. 


Đúng lúc ấu trong bóng tối vang lên một tiếng "âm" như sấm nổ giữa trời đêm, như thiên thạch 
lao xuống đất, ánh sáng còn mạnh hơn pháo sang bội phần. Tiếp đó là cả pho tượng Phật 
khổng lỗ rung lên một chập, mà tòa tháp đứng trên mép cánh tay đá là rung lắc dữ dội nhất. Cú 
đạp kia của Thái Đình cùng lúc không ngờ đạp gãy luôn cả phiến đá lan can, cả người hắn lộn 
phộc lao xuống không gian tối đen thăm thắm, đến khoảnh khắc cuối cùng cũng không nhìn rõ 
được rốt cuộc là đã bị ai tập kích. Cùng với cơn chấn động dữ dội đó, Hoàng Mao cũng bị hất 
bay khỏi tháp, chỉ để lại một tiếng kêu dài thảm thiết, nhưng âm thanh đã bị tiếng nổ ầm vang 
kia nhấn chìm hoàn toàn. 


Chấn động mãnh liệt ấy cũng khiến bọn Trác Mộc Cường Ba một phen thất kinh. Lúc ngó đầu 
ra nhìn, vửa hay phía trên bùng lên ánh sáng chói lòa, chỉ thấu hiện ra một cái đầu ba mặt, chín 
con mắt, ba cái miệng, sáu lỗ mũi to lớn xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Trong bóng tối, cái 
đầu bằng đá ấy há to miệng ngắng lên nhìn trời, khuôn mặt toát ra vẻ tuyệt vọng, biết rõ là xa 
không thể với, lại tựa như ở gần ngay trước mắt, trông đáng sợ vô cùng. Ánh sáng đã tắt ngúm, 
nhưng gương mặt hung tợn ấy vẫn khiến những người trên đỉnh tòa tháp ngược sợ hãi trong 
lòng. Cái đầu vĩ đại tới mức tòa tháp cao lớn này ở trước mặt nó trông cùng lắm chỉ như miếng 
chả giò hay que kem, cái miệng khổng lồ kia chỉ cần cắn một miếng là mất tiêu một nửa rồi. 


Max dọn sạch đám đá vụn vừa nổ văng ra, dây thừng đã buộc sẵn, trái phải mỗi bên mười người 
cùng dồn sức kéo dây, chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những âm thành trầm đục "cạch, 
cạch". Đã hơn một nghìn năm rồi, nó lại được mở ra lần nữa. Merkin và Soares đứng phía trước, 
ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao ngất. Trước mắt bọn ụ, đây tựa như cánh cửa Thiên cung 
đang từ từ mở, khiến cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị 
một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Rồi Merkin và Soares cùng lúc kêu lên! 


Trang 756/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1O - Vực Sâu 


Không ai có thể ngờ rằng sau cánh cửa khổng lỏ ấy lại là xương cốt chất đống lên như núi, bịt 
kín cả cánh cửa lớn cao đến chừng hơn ba mươi mét. Cánh cửa vừa hé ra một chút, đống xương 
cốt đó đã tựa như nước lũ sầm sập trào ra. Merkin và Soares đứng mũi chịu sào ở đó thảy đều 
không ngờ sau cánh cửa lại chất nhiều xương cốt đến vậy, tức khắc hét lớn đồng thời nhảy 
tránh. Lúc đầu cánh cửa đồng và đống xương cốt nàu ở thế cân bằng lực, nếu cân bằng này bị 
phá vỡ thì tình thế sẽ nghiêng về một phía. Thành ra khi đống xương cốt khổng lô đấy bật được 
cửa đồng thì lập tức như bãi bùn trôi, ào ào trượt dọc theo con dốc, trong chốc lát phủ kín 
khoảng giữa quảng trường, tạo thành một con đường lát hoàn toàn bằng xương cốt. Cho đến lúc 
vô số mảnh xương chảy tràn văng tung tóe xuống vách núi, cơn lũ mới từ từ dừng lại. Cũng mau 
là cả Merkin lẫn Soares đều phản ứng cực nhanh, cảm bằng bị cuốn vào cơn lũ đó thì mười phần 
chắc mười đã bị văng xuống vực sâu rồi, trong khi đó, hơn hai chục tên đứng ở hai bên kéo cửa 
lại hoàn toàn bình an vô sự. 


Max là tên đầu tiên chạy đến đỡ Merkin vẫn còn chưa hết hoảng hồn dậy, chỉ nghe hắn lo lắng 
hỏi: "Ong chủ, ông không sao chứ? ” 


Soares sắc mặt tối sắm lại, nhìn ngọn núi sừng sững bằng xương cốt thực sự theo đúng nghĩa 
đen trước mắt, gượng gạo hỏi: "Ơ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? " 


Cổ mộ, cơ quan, thú dữ trong cổ mộ Mava chưa từng làm sợ hãi, bởi y có tự tin, lại còn có kẻ 
khiến y tự tin dẫn đường, những tượng Phật kỳ quái, các cơ quan kỳ dị trong Cánh cửa sinh 
mệnh, y cũng chẳng coi vào đâu, cùng lắm chỉ hơi có chút kinh ngạc mà thôi; cơ quan Phật ở 
Cổ Cách tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt, có lẽ sau đó cũng hơi sợ một 
chút, có điều cũng đã qua rồi...Đúng là chỉ đến lúc này, y mới thực sự cảm thấu có chút sợ hãi 
rồi. 


Merkin vuốt mồ hôi lạnh nói: "Ai mà biết được chứ? " 


Xương cốt ở đây lên đến hàng nghìn hàng vạn bộ, xếp chất chồng phía sau cánh cửa, có thể 
thấu đều là xác cổ cả, tình thế khác hẳn với vô số cơ quan mà bọn chúng bắt gặp trước đó. Cơ 
quan cạm bẫy cho dù lợi hại tới đâu cũng chỉ là vật chết, còn những xác chết cổ này, tất cả đều 
từng là con người còn sống sờ sờ...Là thứ gì, là thứ gì đã khiến họ chồng chất dồn phía sau cánh 
cửa khổng lồ nàu chứ? Liên tưởng đến giá đỡ bằng đá chưa kịp dịch chuyển ởi, cái chốt cửa 
khổng lô, và cả dây xích vắt ngang qua khe vực sâu bị người ta phá hoại nữa, đồ rằng nơi đâu 
chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó. Một nghìn năm trước, hoặc mấy trăm năm trước, tóm lại 
là nơi đâu nhất định đã từng xảy ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. 
Merkin cũng bắt đầu cảm thấy hãi hùng. Lúc này bọn ụ đang ở trong Thánh địa của một tôn 
giáo hoàn toàn xa lạ, cơ quan cạm bẫu của họ gần như là không đếm xỉa đến mạng người, cách 
khởi động huyết trì của họ đến cả y khi trông thấy lần đầu tiên cũng phải dựng hết tóc gáy sởn 
cả da gà. Mà ngay trước mắt kia đã sẵn có cả hàng nghìn hàng vạn bộ xương khô chất chồng 
cao thành núi...Đâu rốt cuộc là tôn giáo gì chứ? Những câu hỏi thách đố khó có lời giải mà cổ 
nhân để lại kia rốt cuộc là đang nói lên điều gì? 


Trang 757/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đứng lặng hồi lâu, cuối cùng Merkin cũng nói: "Chúng ta vào trong đi." Max thoáng do dự, chỉ 
hụ vọng Soares có thể nói để một số ở lại. Không ngờ Soares chỉ gật đầu bảo: "Vào trong thôi. " 
Cả đoàn người bước lên núi xương cốt mà đi, những tiếng "rắc rắc rắc rắc" phát ra liên tục dưới 
chân khiến trong hang động khổng lô như phảng phất có vong linh từ chốn địa ngục trở về. 


Sau khi hai tên Thái Đình và Hoàng Mao ngã rơi xuống vực sâu, Lữ Cánh Nam liền dùng dâu 
móc treo mình bên dưới trụ đồng, kế đó lại lấy dây thừng nối thành một con đường khác, mọi 
người bám vào dây thừng mà trèo qua, khó khăn lắm mới sang được ngọn tháp thứ mười ba. 
Nhưng cứ hễ nghĩ đến đây chẳng qua mới chỉ là lần khảo nghiệm thứ hai, vẫn còn một tòa tháp 
cuối cùng, lần khảo nghiệm ở tòa tháp ngược thứ mười tám đang đợi bọn họ ở phía trước, là 
chẳng ao vưi lên nổi nữa. 


Trương Lập nói: "Vừa nãu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? ” 
Ba Tang suy đoán: "Chắc là bọn tên Ben ấy cho nổ thứ gì đó rồi." 


Đường Mẫn ngắng đầu lên nói: "mọi người nhìn kìa, ánh lửa ở tòa tháp ngược thứ mười bảy tắt 
rồi, bọn chúng có đi qua được không thế nhỉ? " 


Lạt ma Á La nói: "Chỉ sợ rằng vượt qua tòa tháp thứ mười hai nàu là cực hạn năng lực của bọn 
chúng rồi." 


Giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Liệu có phải bọn chúng đã tìm được đường khác rồi không? Dù 
sao thì bọn chúng cũng mang theo rất nhiều trang bị đời mới vào đâu, cơ quan của cổ nhân chỉ 
thiết kế nhằm đối phó với người ở thời đại ấy mà thôi. " 


Nhạc Dương chợt hỏi: "Khả năng chiến đấu của đối thủ thế nào? ” 


Lữ Cánh Nam đáp: "Rất mạnh, nhưng chúng không phải lính đánh thuê người Nơa, hai tên tôi 
vừa đối phó lúc nãy là người nước ta." 


"Gì cơl " Trương Lập thốt lên: "Cái tên Merkin ấy, cũng tìm được một đám bán mạng ở Trung 
Quốc này à? " 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: 'Liệu có thể nào lại liên quan đến Ngưu Nhị Oa không? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Có khả năng lần này Merkin không dùng đến lính đánh thuê người Nga, 
nhưng thực lực của đối phương cũng không thể xem thường được. Bọn chúng đã đặt phục binh 
ở đây, vậy thì đoạn đường tiếp sau chỉ sợ cũng có người mai phục sẵn rồi, phải cần thận đám 
người ấy không phải tay vừa đâu, lúc nãy tôi cũng suýt chút nữa là không chế phục được hai tên 
đó đấy." Bây giờ nghĩ lại, Lữ Cánh nam mới nhận ra thân thủ của hai tên vừa rồi thực ra rất khá, 
nếu không phải đánh lén, cộng thêm cơn chấn động bất ngờ, nhất thời cô cũng thật khó mà 
giành được phần thắng. Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: "Nếu còn có phục binh nữa, 
thì chúng ta phải sắp xếp một chút để che mắt kẻ địch mới được." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Phải làm thế nào? ” 


Lữ Cánh Nam đáp: "Hai tên lúc nãu ngã xuống đúng lúc có tiếng nổ vang lên, tiếng kêu của 
chúng đã hoàn toàn bị tiếng nổ nhấn chìm, vì thế bọn người bên trên kia sẽ không hề hay biết 
chúng ta đã sang đến tòa tháp ngược thứ mười ba rồi. Chúng ta chỉ cần bày bố ở đây vài tiếng 


Trang 758/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


súng đì đoàn lẻ tẻ, bọn chúng ắt sẽ tưởng rằng chúng ta vẫn kẹt giữa tòa tháp thứ mười hai và 
tòa tháp thứ mười ba. ” 


Trương Lập mừng rỡ nói: "Tôi biết rồi, chuyện này thì dễ, cứ giao cho tôi làm." 


Chẳng mấy chốc anh đã lắp xong một thiết bị đơn giản, buộc hai khẩu súng lại, đặt thời gian 
trong vòng năm phút sẽ lần lượt bắn ra hai phát đạn đồng thời thời gian lẩu cò của hai khẩu súng 
cũng khác nhau, nghe ra tựa như không hề có quy luật gì vậy. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, 
chín người mới bắt đầu tiến lên phía trước một cách càng cẩn thận hơn, càng tiến đến rìa quảng 
sáng mọi người càng thêm cẩn trọng, ai biết được đối phương đã mai phục ở đây bao nhiêu 
người cơ chứ. 


Đến đỉnh tòa tháp ngược thứ mười sáu, nhìn sợi xích sắt vươn dài ra xa, Lữ Cánh nam nói: 
"Mười tám cánh tau của pho tượng Phật khổng lồ này dang rộng, hai cánh tau ở trên dưới thì 
cách nhau tương đối gần, khoảng cách giữa hai cánh tay hai bên khá xa, trong đó cánh tay thấp 
nhất thì cách phía bên kia gần nhất. Chúng ta đã bắt đầu tiến vào từ đó, leo vách đá lên cánh 
tau phía trên, rồi qua xích sắt trên đỉnh tháp để từ tay bên trái đi sang tau bên phải của tượng 
Phật, kế đó lại leo vách đá lên cánh tay phía trên, lại qua xích sắt từ bên phải đi qua bên trái, cứ 
thế lặp đi lặp lại. Có điều, tòa tháp thứ mười bảy và mười tám lần lượt nằm trên hai cánh tau cao 
nhất ở hai phía, nên từ tháp thứ mười sáu phải qua xích sắt để đến chân tháp thứ mười bảy, sau 
đó vòng lên đỉnh tháp, rồi đi qua trụ đồng thẳng lên tòa tháp ngược thứ mười tám. Ánh lửa của 
bọn tên Ben dừng lại ở đỉnh tầng thứ mười bảy, chứng tỏ chúng chưa qua trụ đồng sang tầng thứ 
mười tám, mà không biết đã đi đâu rồi. nếu muốn mai phục thì chỉ có thể mai phục ở tòa tháp 


^+ TT 


này thôi. 
Ba Tang nói: "Vậy chúng ta tính sao đây? " 


Lữ Cánh Nam chỉ thị: "Từng người từng người qua một, gắng hết sức không để xích sắt phát ra 
âm thanh, chỉ cần qua được một người, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi qua trước, Ba 
Tang theo sau, kế đó là Trương Lập và Nhạc Dương, tiếp sau mọi người tự sắp xếp, đã hiểu 
chưa? ” 


Lữ Cánh Nam biết rõ, mặc dù lạt ma Á La thân thủ cao cường, nhưng nếu muốn đánh nhau giết 
người, cô vẫn cần binh lính hơn. Nói xong, cô cần thận treo mình bên dưới sợi xích, gắng hết 
sức không phát ra tiếng động nào, im lặng nhích dân về phía bóng tối sâu thăm thắm. Cùng lúc 
ấu, năm gã phần tử vũ trang mệt mỏi rã rời vẫn đang ở trên đỉnh tháp nhắm mắt thư giãn, chỉ 
cần nghe thấy tiếng súng là được rồi. 


Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương ở cánh tay, bám dây xích sang bên kia cực kỳ khó 
khăn, nhưng cuối cùng thì cũng qua được đến nơi. Nhạc Dương sang bờ bên kia xong, khẽ bảo 
với Trác Mộc Cường Ba: "Hình như lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng súng nữa. " 


Trương Lập gật đầu: "Ờ, bắn hết đạn rồi thì tự nhiên không có tiếng súng nữa thôi." 


Lữ Cánh Nam giật thót người, phe mình không nghe thấy tiếng súng, vậy thì kẻ địch cũng 
không nghe thấy, sự tỉnh nguy cấp đến nơi rồi. 


Cô vội sắp xếp: "Chỉ sợ bọn chúng sắp phát hiện ra có chuyện bất ổn rồi mà người của chúøn ra 
vẫn chưa qua hết. Trước khi hiểu rõ tình hình quân số kẻ địch, không tiện đánh rắn động cỏ. 


Trang 759/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe đây, tòa tháp này cũng là kiểu cầu tháng xoáy trôn ốc bên ngoài, tôi và Ba Tang sẽ lén lên 
trên đó quan sát tình hình. Trương Lập, Nhạc Dương, hai người đến chỗ gốc cánh tay, dùng 
súng bắn tỉa lấy được của bọn kia, hễ kẻ địch xuất hiện trên hàng hiên là bắn luôn. Đợi lát nữa 
mấy người giáo sư qua đây, rồi phối hợp hành động với họ." 


Trương Lập và Nhạc Dương chọn một chỗ tối ấn nập, dùng ống ngắm ban đêm quét một vòng 
xung quanh. Trương Lập nói: "Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp cuối cùng cũng giống như những cái 
khác nhỉ, thật không biết bên trong có cơ quan gì đây nữa." 


Nhạc Dương thì thảm: "Cậu nhìn đi kùa. Quái thật, chẳng lẽ cả tòa tháp cuối cùng này cũng 
không thông đến phần ngực của tượng Phật khổng lô này à? Sợi dâu sắt kia không ngờ lại kéo 
dài mãi xuống dưới thế kia. Nhìn từ góc nàu, e là sợi xích ấy nối từ cánh tau cao nhất bên phải 
xuống hẳn tận mu bàn chân bên trái tượng Phật này ấy chứ." 


Trương Lập nói: "Mấy người cổ đại này lắm trò quá nhỉ, trèo hết mười tám cánh tau rồi vẫn chưa 
xong, còn muốn bắt người ta từ dưới chân tượng Phật trèo lên thêm một nghìn mét nữa à? 
Chẳng trách mà bọn tên Ben mạnh như thế cũng không muốn chọn con đường nàu." 


Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân cũng đã an toàn qua đến nơi, nhưng trong lúc Đa Cát đang 
đu người bám trên xích sắt thì tiếng súng đã vang lên. Hai người chưa qua là Trác Mộc Cường 
Ba và lạt ma Á La đều ngóng sang phía bờ bên kia, ánh lửa lấp lấp lóa lóa, tiếng súng nổ "tành 
tạch tành tạch" không ngừng như tiếng pháo đầu năm. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm: "Đã khai 
chiến rồi à? " 


Lạt ma Á La nói: "Chỉ sợ Đa Cát đã bị phát hiện rồi." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Ghét thật, chúng ta cũng mau qua đó thôi. ` 

Lạt ma Á La lắc đâu: "Nhưng lúc này sang đó rất nguy hiểm, cứ đợi giáo quan tiêu diệt hết kẻ 
địch bên ấy rồi đu qua thì an toàn hơn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng chỉ một mình Đa Cát trên dây xích, cậu ta sẽ càng nguy hiểm 
hơn.” 


Nói dứt lời gã liền đu luôn lên dây xích, lạt ma Á La không biết phải làm sao, đành vội theo sát 
phía sau. 


Được chừng một phần ba khoảng cách giữa hai tháp, liền trông thấy Đa Cát đang đung đưa bám 
một tay trên xích sắt, tình thế thập phần nguy ngập. Đa Cát nhìn thấy hai người bọn Trác Mộc 
Cường Ba, vội kêu toáng lên: "Thánh sứ đại nhân, đừng qua đây! Bọn chúng ngắm vào tôi rồi! 
Bọn chúng ngắm vào tôi rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu nhìn lên, chỉ thấu ở phía xa xa có hai đốm lửa rất gần nhau đang 
liên tục lóe sáng, xem ra mấy người bọn giáo quan và kẻ địch đã ở rất gần nhau rồi, bèn nói: 
"Không sao cả, bọn chúng đã bị chế phục rồi, cậu gắng thêm một chút nữa, gắng chịu đi." 

Đến gần hơn, Trác Mộc Cường Ba bật mũ phát sáng lên để nhìn rõ tình hình, chỉ thấu mặt Đa 
Cát bên phải tái nhợt đi, bên trái thì đầm đìa những máu là máu, máu thấm ướt sũng vai trái mà 
vẫn không ngừng trào ra như suối phun, xem tình hình này chắc là đã bị trúng thương động 
mạch ở tay rồi. Lạt ma Á La quát lớn: "Đừng bật đèn! Bên kia vẫn còn kẻ địch đấy." đồng thời 


Trang 760/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiến nhanh thêm hai bước, đột nhiên đảo người lộn lên phía trên xích sắt, mặt đối mặt với, vươn 
một tay ra giật cái mũ phát sáng trên đầu gã xuống. Đạn vẫn vô tình bắn tới, nhưng lúc nàu Đa 
Cát không thể gượng thêm được nữa, đã buông tay rơi xuống. Trác Mộc Cường Ba vội kẹp hai 
chân vào dây xích, ngã người lơ lửng bắt lấu Đa Cát, lạt ma Á La một tau tóm lấy cái mũ phát 
sáng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba bắt được tay Đa Cát, đạn bắn sạt qua giữa 
lạt ma Á La và Trác Mộc Cường Ba, tất cả những chuyện ấy đều diễn ra cùng lúc. 


Lạt ma Á La ném cái mũ phát sáng đi, chợt thấu trên mặt nong nóng, một mùi tanh nồng nồng 
xộc thẳng vào mũi, trong dạ thảm nhủ: "Trúng đạn ròi sao? Sao không cảm thấu đau gì nhỉ? À, 
không phải ta trung đạn rồi." ý nghĩ ấu xoay chuyển, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy 
lạt ma Á La ngoặt tau tóm chặt gót chân Trác Mộc Cường Ba, còn Trác Mộc Cường Ba cũng 
chợt thấu đùi đua nhói lên, vừa mất đi khả năng treo giữ thân thể, gã cùng với Đa Cát trĩu 
xuống, kéo theo cả lạt ma Á La cũng bị lăn xuống bên dưới xích sắt. Vậu là lạt ma Á La một tau 
nắm xích sắt, toàn thân lơ lửng trên không, đeo bên dưới là Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc 
Cường Ba giữ tau Đa Cát, cả ba cùng đung đưa giữa từng không. 


Sức của lạt ma Á La dù sao cũng có hạn, trọng lực của ba người khiến ban tay đang bám chắc 
vào dây xích của ông tuột dẫn, có muốn cũng không thể nào kéo hai người bên dưới văng lại lên 
xích sắt. Đa Cát nghẹn lời nói: "Buông tay đi, Thánh sứ đại nhân, tôi không đáng để làm vậy 
đâu. Đa Cát có thể cùng Thánh sứ đại nhân đến Thánh địa bộ tộc mình canh giữ bao năm nay là 
đã thỏa mãn lắm tồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cái gì mà đáng với chẳng không đáng. Bỏ rơi đồng đội để giữ mình, 
tôi đau không có cái thói quen ấu. Đại sư, ngài vẫn giữ được chứ, chúng tôi sắp lên đâu." 


Lạt ma Á La cực nhọc nói: "Nhanh lên, nhanh lên." Rồi bỗng nhiên ông ủ rũ chán chường nói: 
"Không được rồi." Cả ba cùng rơi xuống vực sâu thăm thắm. 


Phát súng đầu tiên của kẻ địch nhằm vào Đa Cát. Lữ Cánh Nam và Ba Tang vừa mới đến gần 
lối ra, nghe thấy tiếng súng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc chuẩn bị để từ phía sau tập 
kích kẻ địch. Chẳng ngờ bọn chúng lại có năm tên, quay lại bắn lia một vệt, dồn hai người vào 
bên trong lối ra, không lên bình đài được. Ba Tang bị bắn rát quá, một tay rút luôn ba trái lựu 
đạn, cùng lúc rút chốt quăng lên. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã lên bình đài từ bên 
ngòai rìa. Trương Lập và Nhạc Dương ở xa thành ra không mấy hiệu quả. Hai bên đánh đến trời 
đất sầm sì, thiên hôn địa ám, tiếng súng ầm vàng lên như pháo. Trong lúc cuống cuồng ấy, 
Nhạc Dương dùng ống ngắm ban đêm quan sát tình hình trên dây xích, vừa hay nhìn thấy ba 
người bọn Trác Mộc Cường Ba rơi xuống vực sâu, hoảng hốt kêu lên: "Cường Ba thiếu gial " 


Gió thổi vù vù bên tai, thân thể Trác Mộc Cường Ba thả rơi tự do, có thể nhìn hết sức rõ ràng 
từng tòa tháp ngược đèn đuốc sáng rực lần lượt bau ngược lên cao ở ngay cạnh mình. "Tất cả 
đều kết thúc rồi sao? Không! Đâu chẳng qua chỉ là một sự bắt đầu, một khảo nghiệm nhỏ trên 
hành trình mà thôi! Ta vẫn chưa thể chết được." 


Gió lạnh thổi táp vào, Trác Mộc Cường Ba tỉnh táo hẳn ra, thần kinh trở nên cứng hơn cả sắt 
thép. Gã khống chế không để thân thể lộn nhào giữa không trung nữa, rồi đột nhiên dang rộng 
hai tau, áo dơi xòe ra, thân thể khẽ chao đảo rồi bắt đầu lượn bình ổn trên không trung. Nhưng 
bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng biết, giữ thăng bằng tuyệt đốt trên không với áo cánh dơi 
không hề đơn giản như đi tàu lượn hay dùng dù lượn, vì xét cho cùng thì diện tích áo cánh dơi 


Trang 761/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ bằng một người xòe ra thành hình chữ đại, chủ yếu phải dựa vào năng lực khống chế của 
ban thân người điều khiển. Cực hạn bay lượn của Trác Mộc Cường Ba là độ cao hai mươi mét, 
thời gian không kéo dài quá hai mươi giây, một khi hết thời gian nàu, thân thể sẽ không chịu nổi 
khống chế nữa mà lộn nhào trên không trung. Trác Mộc Cường Ba gắng hết sức khép hai chân 
lại, hai tay dang thẳng, trong đầu ong ong vang lên lời nhắc nhở của Lữ Cánh Nam lúc huấn 
luyện... "Bắt lấu gió, khống chế nó! Trác Mộc Cường Ba, bắt lấy gió, tay dang thẳng! Đừng congl 


Hj 


Chỉ nghe lạt ma Á La sau lưng nói: "Khá lắm, Cường Ba thiếu gia! " Trác Mộc Cường Ba biết lạt 
ma Á La cũng đã mở áo dơi, nhưng không dám ngóai đầu lại nhìn. Gã cũng không biết tình hình 
Đa Cát ra sao nữa. Vừa nãy lúc ba người cũng rơi xuống, không hề nghe thấy tiếng kêu của Đa 
Cát, mà trên thực tế, cả ba người đều không hét lên tiếng nào cả. 


Không biết đã chao liệng trên không trung được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba cảm giác hình như 
đã vượt quá cực hạn của bản thân, tóm lại là phải hơn hai mươi giây đồng hồ, sau đó đột nhiên 
thấy cánh tau chạm phải thứ gì đó, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, gã liền chộp ngay lấy cái thứ 
hình như có thể bắt vào ấu. Sau khi ôm chặt được rồi, Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra mình 
đang ôm một sợi xích sắt thả chéo từ trên xuống dưới, không hiểu là thông đến tận đâu. Đưa 
mắt nhìn quanh, gã xác định hình như mình đã rơi xuống khoảng giữa tòa tháp thứ hai và thứ tư, 
mỗi phía cách chừng hai trăm mét, cách tượng Phật cũng chừng mấy trăm mét gì đó. Trong 
bóng tối mịt mù bên dưới hình như có người kêu "Ái: nghe tiếng thì dường như là Đa Cát. 


Trác Mộc Cường Ba trượt xuống thêm mấy mét, liền nghe thấu lạt ma Á La hỏi: "Cường Ba 
thiếu gia, cậu cũng bám được xích sắt rồi à? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đáp: "Vâng” 
Đa Cát ở bên dưới nói: "Tốt quá rồi, mọi người đều không sao. Đại pháp sư, cám ơn ngài. " 
Trác Mộc Cường Ba vui mừng nói: "Cậu không sao chứ, Đa Cát? ” 


Đa Cát đáp: "Ứm, đại pháp sư đã tóm được tôi." Thì ra đúng vào khoảnh khắc vừa rơi xuống, lạt 
ma Á La đã ném dây móc quấn chặt vào ba lô của Đa Cát, sau đó mới giở áo cánh dơi, và rốt 
cuộc cũng bắt được sợi xích sắt ấn giữa không trung trước khi không còn khống chế được nữa. 
Trác Mộc Cường Ba thảm kinh hãi, đeo theo một người mà vẫn có thể thành thục điều khiển áo 
cánh dơi như vậu, quả thực gã cảm thấy hết sức kinh dị trước năng lực của lạt ma Á La. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Sợi xích này số thẳng một đường, rốt cuộc là nó thông đến đâu vậy? " 
Lạt ma Á La đáp: "Khopng biết nữa, chúng ta trượt xuống xem thử đi." 


Ba người tuột xuống liển mười mấy phút đồng hồ, đúng lúc Trác Mộc Cường Ba cho rằng sợi 
xích nàu không có điểm tận cùng, thì bọn họ đến được một hang động nhỏ. Hang cao tắm ba 
đến năm mét, diện tích nên hang chỉ tầm trăm mét vuông, càng vào trong càng thu hẹp lại 
thành một lối đi thông khoét vào vách núi. 


Sau khi có chỗ đặt chân, lạt ma Á La bật mũ phát sáng, cùng Trác Mộc Cường Ba cảm máu cho 
Đa Cát trước. Trác Mộc Cường Ba chỉ bị đạn sượt qua, máu cũng đã khô rồi. Sau đó vị sư già 
mới đảo một vòng quan sát xung quanh, trên vách đá trơn nhẫn trong hang dường như có khắc 
một hàng chữ, lạt ma Á La nhận ra được một phần, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Trác 


Trang 762/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba thì vội liên lạc với nhóm giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn không ngờ thiết bị 
thông tin lại im bặt không có bất cứ tín hiệu nào, gã chỉnh đi chỉnh lại một hồi lâu, tâm tư trạng 
thái bắt đầu chuuển sang rối bời lo lắng. Lạt ma Á La liền nói: "E là không được đâu, hình như 
cách đá đã làm nhiễu tín hiệu vô tuyết, càng lại gần vách đá thì tín hiệu càng yếu. Chúng ta trượt 
xuống cả nghìn...không, phải hơn một nghìn mét, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không nhận 
được tín hiệu đâu. Cường Ba thiếu gia, cậu lại xem hàng chữ này đi, xem thử xem là ý gì? " 


Không liên lạc được với giáo sư và Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba không biết tình hình chỗ họ 
như thế nào, trong lòng bỗng chốc đã dâng lên cảm giác ngơ ngẩn thất thần, đến khi nhìn thấy 
hàng chữ khắc trên vách đá, liền tức khắc hồn bất phụ thể, tay chân lạnh toát. Gã tuần tự phiên 
dịch từng chữ một: "Người dũng sĩ vượt qua mười tám...cái gì đường, sẽ...sẽ, tiếp nhận...khảo 
nghiệm chân...chân chính! ” 


Trang 763/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 11 - Phật Điện 


Trác Mộc Cường Ba tuyệt vọng ngoảnh lại nhìn lạt ma Á La, thấu vị sư già vẫn còn nghi hoặc 
hỏi: "Thế nào? Liệu có phải nói cả mười tám tòa tháp ngược trước đó đều không tính, tới đâu 
mới là khảo nghiệm thực sự? ” 


Trác Mộc Cường Ba khó nhọc gật gật đầu, song lạt ma Á La chừng như vẫn không tin tưởng 
lắm: "Không phải chứ? Có khả năng nào là chúng ta đọc nhầm không, những hàng chữ này còn 
cách giải thích nào khác không? Chuyện này không thể nào là thật chứ? " 


Đa Cát nói: "Thế này thì khác gì rơi thẳng xuống vực sâu nữa đâu, chỉ có là đau đớn hơn mà 
thôi. Đâu...đâu gần như là...! " 


Trác Mộc Cường Ba đứng quay lưng về phía ánh sáng, nhìn hàng chữ khắc trên vách đá một hồi 
lâu, cuối cùng, gã khẽ nói: "Đa Cát, giờ anh thấy sao rồi? Có còn đi được không? " 


Đa Cát nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu, gật đầu nói: "Ưm, khá nhiều rồi. " 


"Vậy thì chúng ta đi thôi." Trác Mộc Cường Ba ngoảnh mặt lại, nửa gương mặt được ánh đèn rọi 
sáng, đường nét như khắc bằng dao trổ ấy không ngờ lại kiên nghị đến thế, giọng nói nhẹ 
nhàng toát lên vẻ thong dong, tự tin khôn tả. Nhìn vùng tối đen trong hang động phía trước, 
Trác Mộc Cường Ba sải chân bước thẳng vào, tựa như bước trở về nhà gã vậu, hoàn toàn không 
một chút do dự chân chừ. Lạt ma Á La lầm bẩm: "Cường Ba thiếu gia..." 


Trên đỉnh tòa tháp ngược thứ mười bảu. 


Quần áo cả sáu người đều rách rưới thảm hại, song tiếng súng đã ngừng. Đường Mẫn lặng lẽ 
nhìn đầu bên kia sợi xích sắt, Nhạc Dương nước mắt rơm rớm, Trương Lập mặt trắng bệch ra, 
cuối cùng vẫn là anh kéo Lữ Cánh Nam sang một bên báo cáo tình hình trên xích sắt lúc đó. Sắc 
mặt Lữ Cánh Nam cũng lập tức biến đổi, cô nắm chặt vạt áo Trương Lập nói mấy câu gì đó, 
cuối cùng cũng loạng choạng buông ra. Sau đó Ba Tang hai hàng lông mày của anh ta nhíu chặt 
lại thành hình chữ "xuyên", bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Khóe miệng giáo sư 
Phương Tân mấp máy nhích động, nhưng không một lời nào được thốt ra. Năm người đứng vâu 
thành một vòng xung quanh Đường Mẫn, ánh mắt ảm đạm, nhưng không một ai dám lên tiếng. 
Đường Mẫn xoay mặt lại, mái tóc cô hơi rối, trên mặt cũng có thêm mấy hạt máu bắn vào và vài 
chỗ thâm tím, cô cất tiếng hỏi: "Tại sao mấy người đại sư vẫn chưa qua? Không phải là đã phát 
tín hiệu rồi sao? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ở đâu khu vực từ trường hỗn loạn, thiết bị thông tin bị nhiễu sóng rất 
nghiêm trọng, nói không chừng họ đang ở đâu đó phát tín hiệu cho chúng ta đấy." 


Nói đến đây, ông gần như tắc nghẹn lời lại. 


Nhìn gương mặt búp bê xinh đẹp hoàn toàn không hay biết chuyện gì kia, thật hụ vọng cô sẽ 
không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sự thực vốn tàn khốc, cuối cùng Trương Lập 
đành lắp bắp kể lại những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Đường Mẫn ngây người, ánh mắt trống 
rỗng thoáng hiện sắc giận dữ: "Giờ không phải là lúc nói đùa đâu đấy." 


Trang 764/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhưng bỗng thấy vẻ mặt cả năm người, trong đầu cô bỗng nổ "âm" một tiếng, trời đất đảo lộn, 
đột nhiên mất trọng tâm, trong không khí cuộn lên những sắc màu ảo ảnh, cô tựa như mất đi 
linh hồn, sắc mặt trắng bệch như xác chết trong cổ mộ. "Không thể nào, mọi người gạt tôi...mọi 
người gạt tôi...Không thể nào, anh Cường Ba không thể gặp chuyện gì được..." 


Cô giật lùi từng bước một, phía sau chính là vực sâu muôn trượng. Trương Lập vội kêu lên: 
"Đừng lùi nữa, phía sau nguy hiểm! " rồi vội lao một bước dài đến, tóm chặt Đường Mẫn lại, chỉ 
thấu Đường Mẫn hai mắt trắng dã, ngất xỉu tại chỗ. 


Khi Đường Mẫn mở mắt trở lại, cô lờ đờ nhìn vào bóng tồi, thì thào hỏi: "Tại sao lại như thế? " 


Nhạc Dương nói: "Cô đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bọn họ, bọn họ chỉ rơi xuống thôi, có lẽ...có lẽ 
là rơi xuống tòa tháp ở bên dưới, cũng không chừng..." nhưng mười tám tóa tháp ngược này từ 
trên không xuống dưới, khoảng cách càng lúc càng xa, căn bản là không có khả năng rơi từ trên 
xuống đỉnh tháp ở tầng dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng đã trở lại tìm kiếm rồi, đương nhiên, phạm 
vị tìm kiếm chỉ dừng lại ở tòa tháp ngược thứ mười hai. 


Trương Lập nói: "Cường Ba thiếu gia thân thủ phi phàm, độ cao nàv...độ cao này..." nói được 
hai câu không ngờ đã nghẹn lời, không thể nói gì thêm được nữa. 


Đường Mẫn nước mắt đầm đìa, thẫn thờ đờ đãn nói: "Mọi người, không cần...an ủi tôi." Nói 
đoạn, cô liền vùng vẫy đứng dậu. 


Lữ Cánh Nam sợ cô nghĩ không thông, liền lao đến giữ chặt cô lại lắc mạnh, nghiêm giọng lại 
nói: "Đủ rồi, đừng có nhu nhược như thế nữa! Cường Ba lúc nào cũng ở bên cạnh cô, đưa cô 
vào cái trại huấn luyện này, chắc là cô cũng biết anh ấy muốn nhìn thấy gì rồi chứ! Anh ấy muốn 
nhìn thấy cô kiên cường, tự lập, muốn thấy cô trưởng thành và trở thành một nhà thám hiểm 
chân chính như anh trai cô vậy! Nếu hôm nay anh ấy thật sự đã gặp điều bất hạnh, e rằng anh 
ấu cũng không hụ vọng cô chết uống chết phí theo anh ấy đâu. Nguyện vọng lớn nhất của anh 
ấu là tìm được Bạc Ba La thần miếu, đến xem con chiến ngao mà mình thần hồn ngơ ngẩn 
trong mơ kia mà! Nếu cô thật sư yêu Cường Ba thiếu gia, vậy thì hãy coi chuyện hoàn thành 
tâm nguyện đó là điều khiến anh ấy được an ủi nhất đi! Hơn nữa..." Lữ Cánh Nam buông tay ra, 
ánh mắt hướng về vực tối sâu không thấy đáy, nói một cách kiên định: “Tôi có cảm giác rất 
mãnh liệt, rằng bọn họ vẫn chưa chết." 


"A" Trương Lập kinh ngạc kêu lên, những người khác cũng đều lấy làm ngạc nhiên không hiểu 
giáo quan dựa vào cái gì để khẳng định như vậu. Câu nói cuối cùng này có tác dụng rất lớn, cặp 
mắt màu xám tro chết chóc của Đường Mẫn lại ánh lên những tia hụ vọng. Mặc dù cô cảm thấu 
chuyện này hết sức mong manh xa vời, nhưng ánh mắt tự tin của Lữ Cánh Nam đã mang đến 
cho cô một niềm khao khát mới. 


Lữ Cánh Nam nói: "Nhạc Dương, hãy kể lại một cách tường tận những gì cậu trông thấy." 


Nhạc Dương lại tường thuật lại một lượt từ đầu đến cuối tình hình lúc ba người lạt ma Á La, Trác 
Mộc Cường Ba và Đa Cát rơi khỏi xích sắt mà anh nhìn thấy. Lữ Cánh Nam gật đầu hỏi: "Ba 
người bọn họ cùng lúc rơi xuống, và người ở dưới cùng là Đa Cát. Lúc đó mọi người có nghe 
thấy tiếng kêu hét gì không? " 


Lúc ấy, tình hình hỗn loạn bát nháo, bên này tiếng súng không ngừng, có ai còn chú ý xem có 


Trang 765/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người kêu hét hay không, mọi người đều lắc lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói: "Vậy là đúng rồi, nếu 
bọn họ bị bắn rơi xuống, thì cho dù ú chí kiên định mấy cũng sẽ vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu 
đúng không, mà ở cái nơi cách mấy mét vẫn còn nghe thấy tiếng thở của người khác này, chỉ 
cách nhau có thế làm sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng kêu của họ được. Vậy cũng có 
nghĩa là, bọn họ không phải bị bắn rơi, mà có lẽ vì không đủ sức đã tuột tay rơi xuống. Khi rơi 
khỏi xích sắt học không hề bị thương, cũng lắm là chỉ có mình Đa Cát bị thương mà thôi. " 


Mọi người đều yên lặng lắng nghe, lúc rơi xuống xích sắt không bị thương, chuyện này thì có 
quan hệ gì với chuyện bọn Trác Mộc Cường Ba còn sống chứ? 


Chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói tiếp: "Nếu không bị thương, bọn họ hoàn toàn có thể ổn định thân 
hình trong không gian hẹp, rồi thực hiện bay lượn trong cự lụ ngắn! ” 


Đến giờ mọi người mới định thần lại, áo cánh dơi! Mỗi người đều mặc một bộ áo cánh dơi mà, 
cái thứ cứu mạng này, chỉ đến lúc quan trọng mới sực nhớ ra, còn bình thường mọi người đều 
quên béng nó đi. Hai mắt Đường Mẫn long lanh ngấn lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt 
kích động. 


Cuối cùng Lữ Cánh Nam nói: "Mặc dù không biết lúc này họ đang ở đâu, nhưng nòi không 
chừng chẳng mấy chốc nữa chúng ra sẽ gặp lại họ đâu đó trong pho tượng Phật khổng lô. Vì 
vậu...chúng ta chỉ còn cách tiến lên! " 


Cô nhìn Đường Mẫn với ánh mắt của bậc trưởng bối bề trên, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi hạ 
thấp giọng nói: "Đừng bỏ cuộc...” 


Đường Mẫn gật mạnh đầu, đẹm mọi chua xót nghẹn ngào nuốt hết vào trong, mở to đôi mắt 
ầng ậng nước cảm kích nhìn Lữ Cánh Nam, rồi hướng xuống vực sâu tăm tối, ánh mắt mơ 
màng, đượm lên vẻ thê lương sầu thảm, thân thể lại run lên một chặp. Lữ Cánh Nam thấy vậu 
vội đưa tau đỡ lấy cô. 


Một nhóm sáu người tiếp tục chảm chậm tiến lên. Bọn họ hiểu rất rõ, bám theo sợi dây bọn tên 
Ben để lại nàu sẽ là một con đường mới hoàn toàn bất ngờ. Nhạc Dương để ý nhìn Đường Mẫn, 
thấu cô gái trẻ đang lặng lẽ chỉnh lại ba lô, chuẩn bị bám vào dây thừng, mỗi động tác đều hết 
sức trầm ổn, mạnh mẽ, tựa hồ như đã chuyển hết bi thương thành sức mạnh. Anh thảm nhủ 
trong lòng: "Công chúa nước mũi đã dần trưởng thành lên rồi, tia hụ vọng chìm bên dưới nỗi 
tuyệt vọng sâu hun hút đúng là quá sức đặc biệt, dù cho là nó nhỏ nhoi đến mức độ không thể 
nào tin được đi chăng nữa. Có điều, lúc khẳng định mấy người bọn Cường Ba thiếu gia vẫn còn 
sống, chút thất vọng thóang lộ ra ấy của giáo quan nghĩa là sao? Chẳng lẽ chỉ là một lời nói dối 
dành riêng cho cô Mẫn Mẫn thôi, hay ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác? " 


Hang sâu hút tối tăm, chủ yếu là những đường hầm tròn đường kính khoảng hai mét, vách trần 
sắp chạm xuống đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy tù túng và sắp bị đè nén lạ thường. Khắp 
trong hang nhìn đâu cũng thấy nhưng thứ tựa như rễ câu, mềm mại mà rất chắc, chỉ mảnh như 
bông lúa, được bó cuộn lại thành từng tùm, phủ kín hết phần vách. Lạt ma Á La đưa tay giật 
thử, không ngờ chằng thấy gốc của bó rễ đâu, cứ như đều mọc từ trong vách đá ra vậu. Ánh 
sáng trên mũ hắt dài bóng người và những chùm rễ đung đưa, cảm giác tựa như có những bóng 
u linh đang không ngừng lắc lư thân mình. 


Bước vào trong hang sâu, mọi người liền cảm thấu như đang đi vào một mê cung hệt cái tổ kiến, 


Trang 766/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhưng nói là mê cung cũng không giống cho lắm, mà đúng ra là khá giống hệ thống thoát nước 
thải ở Cánh cửa sinh mệnh, trong thông đạo có vô số đường vòng hình tròn thế này, "quy tắc 
tay trái” hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào. Đi được một lúc lâu những đường 
hầm tròn mới dần hết, lòng hầm bắt đầu vừa dài vừa rộng ra, vô số thông đạo tròn nhỏ hội tu lại 
thành một đường hầm tròn lớn hơn. 


Sau mấy lần thử chuyển hướng từ đường hầm lớn vào đường hầm nhỏ rồi cuối cùng đi vào ngõ 
cụt, bọn Trác Mộc Cường Ba khẳng định cần phải đi theo đường hầm lớn, còn các đường hầm 
nhỏ kia đều là dòng hội tụ về đường hầm lớn này, tựa như những đường gân trên phiến lá cây 
vậu. Ở nơi đường hầm hội tụ, hình thành nên những thạch thất lớn nhỏ không đồng đều có cửa 
mở thông sang những đường hầm khác nhau. Cơ quan, thứ duy nhất khiến họ phải lo lắng, 
không ngờ lại không xuất hiện trong những thạch thất ấu. Họ cứ thế đi chừng mười mấy phút, 
cuối cùng cũng nhìn thấy đường lên phía trên. 


Sáu người vừa bám dây thừng sang được phía bên kia liền lập tức nhìn thầu một bãi xương trắng, 
tựa như có ai đánh đổ một giỏ đựng đầy quả hồ đào ra đất vậy. Xương đầu, xương tay lăn lông 
lốc khắp nơi khắp chốn, ngoài ra còn có cả đá vụn bắn tung tóe do nổ mìn nữa. Không giống 
như đám tên Ben và Soares, bọn giáo sư Phương Tân đều biết đâu là miệng tượng Phật khổng 
lô. Nhìn thấy một bãi đỗ xe thiên nhiên khổng lô khoét sâu vào vách đá thế này đã đủ vô cùng 
chấn động tôi, lại còn có cả một núi xương cốt đủ để trải khắp cả bãi đỗ xe ấu nữa, dưới ánh 
sáng bập bùng của mười mấy ngọn đuốc đang cháy rừng rực, tất cả toát lên vẻ tà dị khôn cùng, 
Một hồi lâu sau, giáo sư Phương Tân mới lên tiếng hỏi: "Ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 
vậy? ” 


Thế nhưng không một ai có thể trả lời ông, chỉ có ống kính máy quay đen ngòm lặng lẽ ghi lại 
tất cả. 


Sáu người đi lên phía trước mấy bước, bắt gặp cánh cửa cung điện hùng vĩ như cánh cửa vào 
Thiên cung kia, thảu đều chấn động tột đỉnh. Kiến trúc ba tầng hùng vĩ tựa Thiên cung ấy sao 
mà uy nghiêm, toát lên một vẻ thần thánh và cao quý không cho phép thế nhân có thể khinh 
lờn. Những thần những phật, rồi phi thiên, dạ xoa vẽ trên tường càng thể hiện rõ địa vị cao vời 
vợi có một không hai của tòa kiến trúc nàu. Sững sờ trước cổng một hồi lâu, Lữ Cánh Nam mới 
hạ lệnh: “Tiến vào” 


Sáu người cẩn thận vượt qua núi xương cốt, đặt chân xuống đâu cũng phát ra tiếng xương cọ xát 
vào nhau khiến người ta rùng mình sởn tóc gáy. Xương cốt chồng chất ở giữa cửa nhiều nhất, từ 
cửa vào bên trong thì trải thành một con dốc dài. Thử nghĩ lại, thật không biết bao nhiêu con 
người bấu giờ đã ở sau cánh cửa này mà gào thét, mà khát khao được sống sót, ấy vậu mà cánh 
cửa khổng lỏ hùng vĩ ấu lại trở thành Cánh cửa Địa ngục ngăn lìa ước vọng sống của họ. Nhưng 
điều khiến bọn giáo sư Phương Tân không thể tưởng tượng được là, đằng sau cánh cửa ấy không 
ngờ lại là một tòa đại điện, ở chính giữa dường như từng sừng sững năm pho tượng Phật. Có 
điều các tượng Phật nàu sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại năm cái bệ đá lớn, một đứng ở giữa, bốn cái 
còn lại ở bốn góc của đại điện. 


Giáo sư Phương Tân cũng hiểu biết sơ sơ, phỏng đoán đại điện sau cánh cửa này chắc là một 
kiểu Kim Cương điện, gần như Môn thần ở Trung Quốc, thường chỉ là hai pho Kim Cương, trấn 
thủ ở chùa chiền miếu mạo Phật giáo, nhưng trong điện này lại có đến năm tượng. Lữ Cánh 
Nam nhìn các đầu tượng Phật lẫn lộn trong đống xương cốt, lờ mờ nhận ra từng pho một. Bất 


Trang 767/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Động minh vương, Giáng Tam Thế Minh Vương; Quân Đồ La Minh Vương; Đại Uy Đức Minh 
Vương; Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, trong bụng thầm nhủ: "Đây là pháp thân của Ngũ đại 
Minh Vương mà, có phải bị các thi thể chen chúc làm để? Không, đây là do con người phá hoại. 
Ở đây có nhiều người như vậu, bọn họ rốt cuộc là những ai? Tại sao lại chết ở đây? Là giáo đồ dị 
giáo đến tấn công Thánh miếu ư? Không, xưa này mình có bao giờ nghe đại pháp sư nhắc đến 
đâu." 


Đi qua điện Kim Cương, gian đại điện tiếp theo là Thiên Vương điện lại không phải là chính 
điện Phật giáo bình thường, bên trong không thờ Chủ tôn, nhìn các bệ tượng thì thấy có tới 
mười hai pho, quây thành hình tròn. Lữ Cánh Nam đoán thầm trong lòng: "Có lẽ đây là Thập 
Nhị Cung Tôn điện, bốn phía chắc là có Đại Luân Hồi Kim Cương luân chuyển." Ngoảnh đầu 
quan sát, trên tường quả nhiên có trụ đồng để xoay bánh xe, tuy nhiên bánh xe khổng lỗ cao 
năm mét đã bị phá, không biết đã mất đi đâu, có lẽ vẫn còn chôn vùi trong đống xương cốt nàu 
cũng nên. Cả những tượng Phật cao lớn đến mười mấu mét kia giờ đây cũng đã tan tành, lẫn lộn 
trong đống xương cốt, còn những tua châu rèm trướng, cờ quạt phướn thì chẳng cần nói đến 
làm gì, tất cả sớm đã hóa thành cát bụi bay đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lữ Cánh nam không 
khỏi dâng lên cảm giác đau nhoi nhói. 


Cho đến gian điện thứ ba, xương cốt mới bớt đi một chút, chỉ phủ lên mặt đất một tầng mỏng, 
nhưng vãn không có chỗ trống nào mà đặt chân. Diện tích gian điện này lớn hơn hai gian điện 
trước đôi chút, chủ yếu là độ dài tăng lên, hai bên mỗi bên có mười tám đôn đá, lớp vôi dày trên 
tường bong tróc hết cả, các tượng chư thần chư Phật loang lổ như tranh sơn dầu bị rửa trôi màu. 
"Có lẽ đây là cung Nhị thập Bát Tu." Lữ Cánh Nam nghĩ. 


Gian thứ tư có lẽ mới là chủ điện, điều này thì cả Ba Tang cũng nhận ra. Gian điện này cao lớn 
hùng vĩ, khí thế phi phàm, mười tám cây cột đá bốn người ôm tựa như mười tám người khổng lồ 
sừng sững đứng giữa đại điện, chọc vút tầng mây ngạo thị muôn vạn chúng sinh, bệ thờ chủ tọa 
ở giữa rộng gần một trăm mét vuông, tượng PHật trên đó năm xưa chắc hẳn là phải lớn lắm, 
bốn phía lại còn có bốn bệ khác, cũng chiếm khá nhiều diện tích. Giáo sư Phương Tân đoán có 
lẽ đó là bệ thờ của Tứ Đại Thiên Vương bảo hộ. 


Bị điện đường hoa lệ nơi đây thu hút, mọi người phút chốc bất giác quên cả những xương cốt 
dưới chân. Sau khi quan sát cả gian đại điện, bọn họ mới để ú thấu xương cốt ở đâu nhiều hơn ở 
gian thứ hai một chút. Tượng Phật khổng lồ đổ sập, cái đầu to tướng bửa đôi, chỉ còn thấy phần 
gáu không có khuôn mặt, các phần thân thể khác vỡ vụn, vùi sâu lẫn lộn trong xương cốt người 
chết. 


Giáo sư Phương Tân định rút chân ra khỏi đống xương bước lên trước, thì vướng một vật sắc 
nhọn găm vào ống quần, khiến cái chân vừa nhấc lên lôi theo cả hai nửa bộ xương gãy lìa. Nhìn 
lại mới thấy một nửa bộ xương nắm ngũ cổ xử trong tay thọc sâu vào ngực nửa bộ xương kia, tư 
thế cho thấy hai nửa bộ xương rõ ràng là thuộc về hai cái xác khác nhau. Phát hiện bất ngờ nàu 
khiến giáo sư Phương Tân bắt đầu chú ý quan sát những xương cốt mà ai nấy đều cố ú tránh xa. 
Ông sững sờ nhận thấy lúc chết không ngờ tất cả các bộ xương đều đang trong tình trạng ấu đả 
quy mô lớn, hỗn loạn, tay cảm các loại pháp khí như kim cương xử, kim cương linh, hộ ma 
sáo...để giết chết đối phương, có thứ đâm sâu vào tận xương, xuyên suốt xương lông ngực qua 
xương sống. Cần một sức mạnh thế nào mới làm được điều ấu chứ! Còn có cả thi thể hai tay 
đang nâng một mảnh sót lại của bánh xe khổng lồ, nhưng trong gian đại điện nàu không hề có 
chuyển luân, chẳng lẽ là ôm từ ngoài gian đại điện thứ ba vào đây? Giáo sư Phương Tân nghĩ 


Trang 768/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến những bánh xe khổng lồ cao năm mét ấu, băn khoăn không hiểu cần phải có sức mạnh 
nhường nào thì mới làm nổi điều đó? Những chuyện xảy ra từ mấy trăm năm hoặc thậm chí là 
cả nghìn năm trước, căn bản không thể nào đoán bừa đoán bãi được, điều lúc nàu giáo sư có thể 
làm chỉ là ghi hình toàn bộ vào máy tính một cách chân thực mà thôi. 


Sau khi quan sát kỹ, Nhạc Dương cũng có phát hiện mới, thấy trong đống xương cốt có tản mát 
một vài món trang sức nhỏ, xem ra số lượng cũng không phải ít. Anh tiện tay nhặt lên một 
mảnh đồng vàng được người ta dùng thủ pháp điêu khắc khắc lên một tượng Phật, trải quan bao 
năm tháng bể dâu vậy mà vẫn giữ nguyên hình trạng. Nhạc Dương nhìn hình Phật ấy một chút, 
rồi cất mảnh đồng vào túi. Tiếp đó anh lại phát hiện ra một món đồ hết sức kỳ quái khá, bèn 
cầm lên tay lật đi lật lại xem xét. 


Trương Lập bước lại gần hỏi: "Có phát hiện gì à? " 


Nhạc Dương gật đầu: "Anh xem cái này đi." Đó là một mảnh thép, rất mỏng, hình ký hiệu Ung 
Trọng, bên trên nối với một lưỡi kéo quái dị. Nói theo cách của Trương Lập thì đấy là cái đầu 
thỏ mọc đôi tai dài, trên tai có lỗ có thể xỏ dây vào. Trương Lập thắc mắc: "Đây là cái quái gì 
vậy? Hj 


Nhạc Dương nói: "Tôi phát hiện ra bên cạnh khá nhiều xác chết có cái này. Anh nhìn phía sau 
đi, cái ký hiệu gồ lên này, mặc dù chúng ta xem không hiểu gì, nhưng tôi có cảm giác đó là số 
hiệu. cái thứ này chắc là một loại lệnh bài xác định thân phận ấy mà." 


Trương Lập lắc đâu: "Điều này chẳng chứng minh được gì hết, chỗ này nhiều thứ quái dị lắm 
trôi. 


Nhạc Dương cũng cho cả luôn miếng sắt vào túi. 


Trong đống xương có khá nhiều đồ đạc, người đầu tiên chú ý đến điểm này không phải Nhạc 
Dương, mà là Lữ Cánh Nam. Có hộp đựng thức ăn bát bảo cát tường, khau Mạn Đà La, Ma Ni 
chuuển, búa đao, tam cổ xử, ngũ ú đến những thi thể vẫn giữ nguyên tư thế đang đánh nhau khi 
chết, nhưng những điều cô nhận ra đó cũng không hơn các đội viên khác là mấy. Tuy nhiên dựa 
vào kiến thức của mình, cô còn có một phát hiện đáng kinh ngạc hơn nữa: "Những bộ xương đã 
vỡ nát này có bộ bọ đập nát, có bộ bị pháp khí ném xuyên qua, lại có những bộ ở tư thế mà 
người ta không sao tưởng tượng nổi...Chỉ e rằng tất cả những kẻ bỏ xác chết la liệt trong đại 
điện này, nếu còn tại thế thì dù là bất kỳ ai cũng đều không phải là đối thủ của mình rồi. Đám 
người này, chắc trước khi chết đều là những cao thủ cực kỳ đáng sợ đây, lẽ nào đều là dũng sĩ 
của Thánh luyện đường? Tại sao họ lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao trước khi chết lại phải hủy hoại 
ban thờ và đài tế? Đây vốn là những thứ họ dùng sinh mạng để bảo vệ kia mà? Trời ơi, trong 
Thánh luyện đường mất tích này rốt cuộc đã xảu ra chuyện gì? Chỉ sợ rằng đến cả Á La đại 
nhân cũng không biết đây là chuyện gì nữa mất? " 


Gian đại điện trung tâm có cửa mở ra cả bốn phương tám hướng, giáo sư Phương Tân và Lữ 
Cánh Nam đã đi kiểm tra hết lượt tất cả các phía. Toàn bộ tượng Phật ở đây đều đã bị hủy hoại, 
có tượng bị lấu thân đem làm vũ khí, khắp đại điện chỗ nào xương cốt cũng chất ngồn ngộn, 
cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Phía sau đại điện Thiên Vương ở trung tâm này có ba cánh cửa, 
cửa giữa dẫn đến một đại pháp đường chỉ có trơ trọi một trụ đá không thêm gì khác, là nơi để 
giảng kinh thuyết pháp; phía sau pháp đường có lẽ là Chuyển kinh điện, mặc dù nếu có sách vở 
thư tịch gì thì để cả nghìn năm chắc cũng sớm bị hủy hoại từ lâu rồi, đâu chỉ là do giáo sư dựa 


Trang 769/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào một số mảnh gỗ mục còn sót lại mà suụ đoàn ra thôi. 


Ngoài ra đại điện còn có rất nhiều gian điện nho nhỏ ở mé bên, tượng đá bên trong đã bị hủy 
hoại sạch, không còn phân biệt được nữa, nhưng có lẽ đó chính là các điện như điện Tò Lô, 
điện Dược sư, điện Tam Thánh, điện Cường Ba, điện Quan m. Mặc dù vẫn còn phỏng đoán tôn 
giáo này không hẳn tin phật, nhưng dựa vào những kết cấu Phật đường này có thể đoán nó 
cũng ít nhiều liên quan đến phật giáo. Hai bên gian đại điện đều có cửa thông với Thiền đường, 
là nơi để tịnh tâm tu thiền; bên ngoài Thiền đường là vòng ngoài của cung điện, thẳng sang tầng 
thứ hai. Tầng thứ hai này thì đơn giản hơn nhiều, ngoài gian Phật điện ở giữa ra, xung quanh có 
các gian phòng nhỏ, tùu theo đẳng cấp mà kích cỡ khác nhau. Sát với vách núi là một gian bếp 
lớn, bên trong hãy còn một khối sừng sững phảng phất hình dáng ban đầu của một bếp lò cỡ đại 
thời cổ. Đằng sau lại có một gian phòng hết sức cổ quái, bên trong trống không, ở độ cao chừng 
hai mét trên tường có vài lễ nhỏ. Nghiên cứu khảo sát một hồi, cuối cùng giáo sư Phương Tân 
cho rằng đây là nhà tắm, nếu nói nước chảy ra từ các lỗ nhỏ này thì đây còn là phòng tắm vòi 
sen nữa chứ không vừa. Chỉ là ông nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, cổ nhân đã làm thế nào 
để dẫn nước vào tận đây, nếu bảo là từ dòng nước ở đáu khe vực tăm tối nàu, thì khoảng cách ấu 
phải lên đến cả mấy nghìn mét chứ chẳng chơi. 


Tầng ba xem ra là nơi cư trú của các giáo đồ có địa vị cao hơn. Các căn phòng được chạm khắc 
hoa văn và sơn vôi rất đẹp, những mẩu hoa văn hình muông thú hãy còn nét lờ mờ nhìn được 
trên tường đá và từng mảng từng mảng vôi dày chính là minh chứng cho suy đoán nàu. Trong 
gian đại điện ở giữa có một cái giá bằng đá khổng lồ hình bậc thang, thoạt nhìn trông như Tổ sư 
đường vậu: phía sau Tổ sư đường lại là một gian điện lớn nữa, có vẻ như một gian Giảng kinh 
đường khổng lồ; phía sau cánh cửa mé bên giống như là Tang kinh các để cất giữ các kinh sách 
quú, có điều giá gỗ đều đã mục thành bột vụn, kinh sách thì hoàn toàn không còn chút tăm tích. 
Giáo sư Phương Tân biết rõ, những kinh sách Tạng cổ bằng da dê này toàn bộ đều viết bằng 
nước hòa với bột vàng bột bạc, nên dù có hóa thành tro bụi thì cũng phải để lại một chút dấu 
tích. Ông đưa mắt quan sát những bộ xương nằm thưa thớt xung quanh, cuộc chiến ở đâu không 
kịch liệt như ở các gian đại điện bên dưới, có lẽ kinh sách đã được chuyển đi rồi chẳng? Giáo sư 
thầm suy đoán. 


Phía ngoài cả ba tầng đại điện đều có những giá đỡ dạng ngầm bên dưới, chắc là đều dùng để 
đặt những vòng Đại pháp chuyển kinh luân khổng lồ. Tường cung điện, hành lang ngoài, trụ đá 
và lan can đều nhuộm thành màu đỏ sẫm thường thấy ở đất Tạng, hiểm nỗi xung quanh xương 
cốt chất chồng, khiến cho sắc đỏ ấy lại càng giống màu máu khô hơn. Sau khi đi theo những 
ngọn đuốc đánh dấu đường của bọn tên Ben để lại, phát hiện ra con đường thông thẳng ra vách 
vực sâu phía sau gian Giảng kinh đường, mấy người bọn giáo sư Phương Tân không hề do dự 
mà chui ngay vào đường hầm tối tăm nhỏ hẹp ấy. Bên trong tòa cung điện hùng vĩ này không 
hề hoa lệ như bên ngoài, nhưng chẳng ai muốn nán lại nhìn xương cốt chồng chất như núi thêm 
một chút nào nữa. Họ đi giữa những ngọn đuốc làm dấu chỉ đường mà bọn tên Ben không thể 
không để lại kia, bằng không chính bọn chúng cũng sẽ lạc đường trong bóng tối mịt mùng 
không tìm thấy đường ra này, không ai dám đụng đến một cây đuốc nào cả. 


Trang 770/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 12 - Gáp Lại Di Tích 


Merkin cười khổ nói: "Đây... đây thật sự là trí tuệ của người Tạng cổ ư? Vi sinh vật? Ống xi 
phông? Hiệu ứng vỏ trứng? Thật không thể nào tin nổi. Vậy giờ tôi nhét con mắt bạc nàu vào 
đấy nhé? " Soares gật đầu, cả hai đều nhìn chòng chọc vào tay Merkin, nhìn bàn tay đưa con 
mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích động con mắt, bịt kín lối nước chảy ra, sau đó thời 
gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài dằng dặc, không có bất cứ âm thanh gì, đợi chờ, chờ đợi... 


Đường lên tầng phía trên đều là thang treo dựng đứng, cũng được đục khoét trong lòng đường 
ống tròn, nhưng họ đi mãi một lúc lâu mà không phát hiện hay chạm phải bất cứ cơ quan bẫu 
rập nào. 


Ba người lại lên thêm tầng nữa, đến một gian thạch thất lớn hơn những gian bên dưới một chút, 
Trác Mộc Cường Ba định dừng lại đâu nghỉ ngơi một chút để chăm sóc cho Đa Cát. Từ đầu tới 
giờ, cứ đi chừng một hai trăm mét lại gặp một gian thạch thất như thế này, có lớn có nhỏ, diện 
tích từ khoảng năm sáu chục mét vuông đến bốn năm trăm mét vuông, vách tường bên trong 
không có thứ giống rễ cây kia, cũng không có trang trí gì, cùng lắm thì ở mấy gian lớn hơn có 
vài cái cột chống. Ba người đặt nguồn sáng ở chính giữa thạch thất, theo lệ kiểm tra từng góc 
một xem có cơ quan cạm bẫy gì không, sau đó mới ngồi xuống, một người dựa vào một cây trụ 
đá nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường Ba lại thử dùng đồng hồ nguyên tử liên lạc với nhóm giáo sư 
Phương Tân, nhưng vẫn thất bại. Dùng xong chút thực phẩm ăn liền, Đa Cát quay sang hỏi lạt 
ma Á La: "Tại sao chúng ta đi lâu như vậy rồi mà không gặp phải cơ quan gì vậy? Có khi nào 
những chữ trên vách đá ấy là để gạt người ta không? " 


Lạt ma Á La nói: "Phải rồi, điểm này thật đúng là hết sức kỳ quái, nhưng hàng chữ khắc đó 
không phải để gạt người mới đúng, vì đã đến nơi này rồi thì chẳng cần phải gạt ai hết. Hơn nữa, 
ở đây chắc chắn là có cơ quan." 


Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu nói: "m, mỗi gian thạch thất nàu đều có rất nhiều nơi thừa 
thãi, những chỗ ấy chắc là cơ quan cả, chỉ không hiểu tại sao lại đều không được khởi động mà 
thôi." 

Đa Cát nói: "Ối chà, nhiều thạch thất như thế, chẳng lẽ đều có cơ quan hết cả sao? Vậy chúng 
ta nên mau mau rời khỏi chỗ này thì hơn. Nhưng mà trong vách núi có nhiều đường như thế, 
chúng ta làm sao mà tìm được lối thoát ra đây. Rốt cuộc là phải đi bao nhiêu lâu nữa mới đến 
được lối ra? " 


Lạt mà Á La nói: "Nếu khoảng cách thẳng đứng là một nghìn mét, nói thế nào thì cũng phải leo 
mất nửa ngàu. Cường Ba thiếu gia, theo cậu thì chúng ta đã đi được ngần nào rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Chúng ta bám thang treo leo lên tổng cộng mười ba lần, mỗi lần cao 
chừng bốn năm chục mét, chắc là đã đi được một nửa quãng đường ấy rồi." 


Lạt ma Á La gật đầu ba lô lên nói: "Đa Cát, nghỉ ngơi sao rồi? Chúng ta tiếp tục thôi." 


Trang 771⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc này, Merkin và Soares cũng đang đi trong một lòng hang bán chằng chịt những thứ giống 
như rễ câu leo. Kiến trúc lầu điện ba tầng ở lối vào nhìn tổng thể rất giống điện đường của Phật 
giáo, chia thành các loại điện Phật, điện Bồ Tát, điện Kim Cương, bên trong thờ rất nhiều tượng 
Phật ba mắt đã bị phá nát, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Ngoài chỗ cửa ra xương cốt chất 
thành núi, càng đi vào bên trong thì lại càng ít hơn, nhưng vẫn rải kín cả sàn nhà. Bọn y đi hết 
ba tầng điện, cuối cùng tìm được một lối đi xuống dưới ở đại điện Kim Đỉnh, đi hết lối đi dốc 
xuống ấy là đến được đường hầm đầy những rễ câu nàu. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu 
chỗ ngoặt, con đường cứ càng ởi thì lại càng đâm sâu xuống phía dưới, Soares tinh ý nhận thấu 
trên vách hang chằng chịt rễ câu, nhưng thật lạ lùng là không hề có một bộ xương nào. 


Càng xuống sâu, không khí trong hang dần trở nên ẩm ướt, Soares nhìn bộ điều khiển trên tay, 
đột nhiên bấm dừng hình ảnh, đồng thời cả y cũng đứng lại luôn, chăm chú hít hít ngửi ngửi 
trong không khí, Merkin hỏi: “Sao vậy? ” 


Soares đáp: "Phía trước hình như có gì đó, môi trường bắt đầu ẩm thấp rồi, chắc là có động vật 
gì đấu, phải cần thận, anh nhìn đây mà xem." 


Chỉ nhìn thấu giữa nền xanh của màn hình bộ điều khiển hiện lên một điểm sáng trắng, đây là 
hình ảnh nhìn đêm do con chuột thí nghiệm của Soares truyền về. Soares điều chỉnh một chút 
trên bộ điều khiển, điểm trắng đó từ góc nàu màn hình chuyển sang góc bên kia, chất lượng 
hình ảnh không cao hơn mấy, nhưng đã có thể lờ mờ nhận ra đó không phải là một vật chết. 
Soares dừng hình ảnh, chỉnh zoom gần hơn, chỉ thấu điểm sáng màu trắng ấy tựa như một đoạn 
thân thể của loài sinh vật nào đấy có chi dạng đốt, nhìn trên màn ảnh thì nhỏ hơn con chuột thí 
nghiệm nhiều. Soares nói: "Với môi trường ẩm thấp thì động vật loại nhỏ chắc chắn không chỉ 
có một hai con mà thôi đâu, phải đề phòng những thứ có độc đấy." 


Merkin gật đầu, ra lệnh cho Max báo lại thông tin này với những tên đi phía sau: "m, bảo 
chúng nó cần thận một chút." 


Đi khoảng hơn mười phút nữa, mặt đất càng thêm ẩm ướt, những rễ cây chằng chịt xung quanh 
bắt đầu thay đổi, trở nên to hơn, mỗi sợi rễ câu ước chừng phải bằng đầu ngón tay út, nhìn tựa 
như một đám sâu thịt nung núc quấn riết vào với nhau. Soares vừa thử đưa tay chạm vào một cái 
đã tức khắc rụt lại như chạm phải điện, không khỏi rùng mình kinh hãi. Đám "rễ cây" phình to 
hơn mềm hơn ấy nhung nhúc cựa quậy tựa như có sự sống vậy, vừa bị ngón tay Soares chạm 
vào một cái, tức khắc phản ứng đẩy bật lại, chừng như không muốn bị động vào. 


"Sao thế? Những thứ này có gì cổ quái hả? " Merkin để ú thấu thân sắc Soares bất ổn, liền cất 
tiếng hỏi, đoạn đưa tay sờ thử một cái, cũng giật bắn mình kinh hãi: "Đây rốt cuộc là cái gì vậy? 


H 


Soares trầm ngâm đáp: "Không biết, tôi chưa thấy những thứ này bao giờ, hình như cũng không 
nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi. Nhìn những vật thể khô cứng bên ngoài, tôi cho rằng 
chúng là thực vật, nhưng giờ nhìn lại, hình như chúng là động vật rồi, có vẻ là động vật cấp thấp, 
chắc không có khả năng tấn công đâu, chuột thí nghiệm có thể đi qua đâu an toàn mà." 


Merkin gật đầu: "Giờ không có thời gian để ú đến chúng đâu, tiếp tục đi thôi, tóm lại cứ cần thận 
một chút là được. Phải rồi, chỗ chúng ta vừa đi qua ấy, có cơ quan gì không? ” 


Soares đáp: "Ứm, tôi cũng phát hiện ra rồi, nhưng những cơ quan ấu hình như đều đang ở trong 


Trang 772/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trạng thái chờ khởi động, thêm một điểm nữa là xung quanh lại không thấu có thiết bị kích hoạt. 
Tôi đoán chắc đâu đó có chốt tổng khởi động toàn bộ rồi. Mà nói chung cơ quan không được 
khởi động cũng là một điều may mắn đó." 


Lát sau, đoàn của Merkin đến một gian thạch thất lớn hình vuông, ở giữa có ba cây trụ đá xếp 
thành hình chữ phẩm nổi liền trần và sàn thạch thất, trên vách tường và cột đá có khoét những 
lỗ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút, số lượng cực nhiều. Nước thấm ra từ cả vách tường lẫn các 
lỗ nhỏ đó, làm cả gian thạch thất ẩm ướt dằm dẻ. Soares nói: "Cẩn thận đấy, đây chính là chỗ 
vừa phát hiện ra có vật thể chuuển động, những lễ nhỏ này có lẽ chính là sào huyệt của chúng, 
nhanh nhanh rời khỏi đây thì hơn.” 


Lời còn chưa dứt, trong một lỗ nhỏ đột nhiên có con gì đấy chui ra. Động vật này toàn thân 
trắng óng ánh, vung vầy cặp càng to tướng cùng cái đuôi móc câu cong cong, thì ra chính là loài 
bọ cạp trắng mà bọn y đã gặp phải ở chỗ Cơ Quan Phật! Đã có con đầu tiên, rất nhanh sau đó 
liền có con thứ hai, thứ ba... Chỉ trong chớp mắt, cả gian thạch thất đã phủ kín một lớp bọ cạp 
trắng, số lượng quyết không ít hơn bên trong tượng Cơ Quan Phật là bao. Sống trong bóng tối 
hoàn toàn một thời gian quá lâu, lũ bọ cạp trắng này đều đã mất khả năng nhìn, nhưng dường 
như lại cảm nhận dược điều gì đó, bọn Merkin vừa xuất hiện trong thạch thất, cả đàn liền nhung 
nhúc bò ra khỏi ổ, bao vây cả đám người vào giữa. 


Soares cần thận đi phía trước, đồng thời lên tiếng động viên tinh thần những người đi phía sau: 
"Tôi đã nghiên cứu bọn bọ cạp trắng này rồi, gai nhọn ở đuôi chúng không có độc, nhưng dường 
như có thể ngăn đông máu, sau khi bị đốt thì vết thương sẽ chảy máu không ngừng, tốt nhất là 
tránh đừng chạm vào. Bọn này không có mắt, vì vậy chúng không nhìn thấy gì đâu, không cần 
phải quá căng thẳng, cẩn thận đừng để mặt đất rung động, chắc là có thể qua được thôi." 


Nhưng lũ bọ cạp trắng ấu dường như không định bỏ qua cho những kẻ xâm nhập, vì đột nhiên 
có mấy chục con bọ cạp trắng hùng hục nhảy vụt lên, bổ về phía Soares. Y vội cảm câu đuốc 
trong tay vung lên, hất văng chúng xuống rồi giơ chân gí mạnh, nội tạng huyết dịch của lũ bọ 
cạp bắn tóe ra, gặp không khí liền nhanh chóng biến thành màu xanh lục. Song những người 
khác trong nhóm không được mau mắn như vậy, một tên đột nhiên vứt khẩu súng trên tay 
xuống đấy, ôm đầu kêu toáng lên ầm ï, mấy con bọ cạp trắng đã kẹp chặt trên da hắn, ghim sau 
mũi gai ở đuôi vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã có vô số con khác bao kín khắp người hắn. Tên 
này lăn lộn dưới đấy, nhưng những tên còn lại cũng bận cuống cuồng đối phó với bọn bọ cạp 
phía trước mình, căn bản không thể giải vâu cho hắn được. Bỗng nhiên, một tên khác rú lên ầm 
ï: "Nhìn kìa! Bọn bọ cạp này! Chúng nó... chúng nó hút máu người đấu! " 

Trong cơn hoảng loạn, Merkin ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tên thuộc hạ kia đã bị bọ cạp trắng phủ 
kín, chỉ còn là một hình người trắng toát. Lũ bọ cạp cắm sâu cái kim ở đuôi vào cơ thể nạn 
nhân, từng dòng từng dòng máu đỏ chảy vào cơ thể chúng, tựa như những giọt mực đỏ nhỏ 
xuống làn nước trong, bắt đầu cuồn cuộn lan ra. Trong khoảng khắc, tất cả những người chứng 
kiến cảnh ấy cũng cảm thấy dâng lên một nỗi sợ không biết diễn tả thế nào. Merkin vung cây 
đuốc trên tay lên lớn tiếng hạ lệnh: "Chạy mau, chạy mau, đừng nhùng nhằng với chúng nữa, 
mau rời khỏi đây! ” 


Ba người bị bỏ lại trong thạch thất, những kẻ còn lại hốt hoảng đào tấu. Sau lưng bọn ụ, bọ cạp 
trắng vẫn tràn ra như nước lũ, đuổi sát nút không chịu buông tha. Merkin nói: "Chuyện quái gì 
vậy? Bọn chúng đuổi theo kìal Rõ ràng là bọn chúng không nhìn thấy gì, sao lại đuổi theo chúng 


Trang 773/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ta được vậy? " 


Soares lao vùn vụt phía trước, ngoái đầu nhìn, không ngờ đám bọ cạp trắng nhỏ bé ấy lại có tốc 
độ kinh người đến thế, không có vẻ gì là bị tụt lại phía sau. Y đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, 
sực hiểu ra: "A, chó chết thật, chất dịch màu đỏ ở chỗ pho tượng nghìn tau ấu là thuốc dụ côn 
trùng! Chó má, từ một nghìn năm trước bọn giáo đồ của cái tôn giáo này đã biết sử dụng thuốc 
dụ côn trùng rồi à? Đây.. rốt cuộc... rốt cuộc là chuyện gì vậy! ” 


Merkin trầm ngâm im lặng. y cũng từng nghe nói đến thứ thuốc dụ côn trùng này. Đó chính là 
loại thuốc có thể kích thích sự thèm ăn hoặc ham muốn tấn công cắn xé của côn trùng, có thể là 
chất lỏng, cũng có thể ở dạng rắn, dùng mùi vị, màu sắc, sóng chấn động hoặc cách gì đó khác 
để thông báo cho một loại con trùng nào đó tụ tập về một chỗ. Ví dụ đơn giản nhất chính là sức 
hút mạnh mẽ của mật ong đối với ong mật, ngoài ra còn có chất pheromone do ong bắp cày tiết 
ra tín hiệu rất rõ ràng để báo động tập trung tấn công. Soares có thể thao túng và khống chế 
các loại côn trùng như nhện, kiến, ong mật... để đạt được mục đích mong muốn cũng chính là 
nhờ biết lợi dụng thứ này. Có những loại thuốc dụ côn trùng sau khi dính vào cơ thể liền chuyển 
thành dạng vật chất bay hơi chậm, cá biệt có loại thậm chí đến mấy tháng sau vẫn còn công 
hiệu, hơn nữa còn rất khó rửa sạch. Tuy nhiên không thể ngờ được thứ chất lỏng màu đỏ bọn 9 
dính phải ở chỗ tượng Phật nghìn tay ấy lại chính là một loại trùng dầu khiến lũ bọ cạp trắng này 
nổi điên lên mà tấn công dữ dội. 


Phía trước xuất hiện đường rẽ, Merkin không còn suy nghĩ gì được, chỉ kịp nói: "Chia nhau ra, tự 
mình tìm cách cắt đuôi bọn bọ cạp đi! " Nói đoạn liền cùng với Soares rẽ vào đường ngách bên 
phải. Max cũng ôm đầu chạy vù theo. Merkin trừng mắt nhìn hắn một cái. Max bấy giờ mới giật 
mình kinh hoảng, rồi lập tức hiểu ra, vội vàng dẫn đám người phía sau chọn đường khác bỏ 
chạu. 


Ba người lại lên thêm hai tầng thang treo thắng đứng nữa, rễ câu trong đường hẳm mỗi lúc một 
thêm chằng chịt, đến cả dưới chân cũng có một lớp phủ dày, đi bên trên như thể đang bước trên 
con đường nhỏ phủ đầu rơm rạ vậu. Vẫn không thấu có cơ quan gì, cũng không thể liên lạc được 
với những người còn lại, ba người chỉ biết dựa vào chút ánh sáng yếu ớt tiến lên trong bóng tối 
mịt mùng. Đi qua rất nhiều lối rẽ, vòng theo vô số đoạn đường hầm quanh co, ba người bọn 
Trác Mộc Cường Ba cuối cùng đến được một gian thạch thất khác, bên trong cũng có mấy cái 
cột hệt như những gian trước đó, ngoài ra không có gì khác cả. Đa Cát vừa mới nằm xuống đã 
nhảy phắt lên, vặn chiếc đèn pha trong tau lên mức sáng nhất, nhìn chằm chằm vào vách tường 
thốt lên: "Thánh sứ đại nhân, ngài nhìn bên trên có gì kìal " 


Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La cùng ngầng đầu quan sát, không ngờ trên tường đá của gian 
phòng này lại xuất hiện bích họa, có điều kỹ thuật vẽ còn thô sơ, tựa như bích họa thời kỳ đồ đá 
vậy, nhìn rất giống bích họa vẽ cảnh săn voi ma mút mà Trác Mộc Cường Ba từng thấu ở Khả 
Khả Tây Lụ. Tranh cũng vẽ những hình người que diêm màu đen, cầm đá, gậy dài, dây mây, vâu 
quanh tấn công một sinh vật khổng lỏ. So tủ lệ giữa sinh vật khổng lồ với những người đang vây 
quanh, thì ít nhất nó cũng phải cao bằng mười người, bảo nó giống cá sấu, rắn mối hay thằn lằn 
đều được cả, người vẽ tranh đặc biệt nhấn mạnh vào cái miệng lởm chởm răng nhọn, các phần 
còn lại đều tô một màu đen tuyển. 


Ánh đèn pha chảm chậm dịch chuyển, liền có thêm nhiều bích họa khác xuất hiện. Toàn bộ 
trần gian thạch thất nàu đều thể hiện cảnh tượng săn giết, các loại sinh vật kỳ hình quái dạng 


Trang 774/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cao thấp không đều đang ác chiến sinh tử với vô số con người nhỏ bé, hình tượng mặc dù còn 
mơ hồ, nét vẽ còn thô lậu, nhưng vẫn phảng phất toát lên mùi khói lửa chiến tranh. Lạt ma Ä 
La nói: "có lẽ cả những gian thạch thất khác cũng có bích họa ẩn trong bóng tối, chỉ là chúng ta 


^+ TT 


không chú ý đến mà thôi. 
Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Những bức tranh này có ý nghĩa gì nhỉ? " 


Đa Cát nói: "Đây là Phục Ma đồ, Thánh sứ đại nhân hãy nhìn kỹ mà xem, toàn bộ phần giữa vẽ 
một tượng Phật lớn.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo luồng sáng đèn pha, quả nhiên thấu chính giữa hiện lên một pho 
tượng Phật màu đen, hình vẽ rất lớn, đến nỗi nếu chỉ nhìn thấy một phần thì thật khó mà nhận 
ra nổi. Tượng Phật có ba đầu ba mặt, mười tám cánh tay đều giương hết ra, vô số tranh vẽ 
những con người nhỏ bé săn bắt các loài sinh vật cổ quái đều nằm cả trong vòng thâu tóm của 
mười tám cánh tay này. Trác Mộc Cường Ba lại quan sát những sinh vật kỳ dị ấy, có con đang 
xòe cánh, có con rẽ nước bơi, mặc dù hình ảnh rất trừu tượng, nhưng đại để thì là như vậu, gã 
liên hiểu ngay ra tắp lự: "Ô, có phải ý anh muốn nói, hình ảnh này biểu thị rằng dưới ánh hào 
quang của Phật, con người chiến thắng được các loài ma quỷ đúng không, vậu nên những thứ 
nàu bề ngoài đều hết sức hung ác đáng sợ." Nói thì nói vậy, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn 
ngấm ngầm cảm thấy không phải như thế, màu sắc của tượng Phật khổng lồ dường như tươi 
mới hơn nhiều, mà kỹ xảo của người vẽ cũng tinh tế hơn một cách rõ rệt, tựa như là sau nàu 
mới vẽ thêm vào, còn những hình người nhỏ màu đen kia lại hết sức cổ phác cục mịch, đó mới 
giống tranh vẽ bằng than của cổ nhân từ vạn năm về trước. Hình dáng của tượng Phật ở đâu lại 
giống hệt như tượng Phật trong Cánh cửa Sinh mệnh người làng Đa Cát bảo vệ, mà lạt ma Á La 
cũng từng nói qua, có nghĩa là di tích này tổn tại trước cả Cổ Cách. Vậy thì những tượng Phật 
này, nếu không phải tượng Bản giáo thời vương triều Tượng Hùng thì cũng là sản phẩm của thời 
kù Phật giáo và Bản giáo tranh đoạt giáo đồ. Còn phong cách hội họa và tính chất tùu ú của 
hình vẽ người kia, và cả những người sống trong hang mà Lữ Cánh Nam từng nhắc đến, khiến 
Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến bích họa từ thời viễn cổ. 


"Không phải." Trác Mộc Cường Ba lại nói: “Tượng Phật này là sau nàu mới vẽ thêm vào, những 
người nhỏ màu đen kia là tranh vẽ trên vách đá từ thời kỳ trước đó nữa, A La đại sư, ngài cảm 
thấy thế nào? " 


"Ùm, " lạt ma Á La tán đồng: "Những hình màu đen kia có lẽ là tranh vẽ trên vách đá, có khả 
năng là do người cổ sống trong hang động từ thời đồ đá hoặc sớm hơn nữa để lại, chắc là đều vẽ 
cảnh săn thú mà người cổ thích vẽ nhất, chỉ có điều về mặt thể hình có hơi khoa trương lên một 
chút mà thôi." 


Bọn họ lại đi qua mấy gian thạch thất nữa, bích họa trong mỗi gian lại mỗi khác, càng đi vào 
trong, bích họa càng ngay ngắn nắn nót, đường nét càng thêm tỉnh tế, tựa hồ như được vẽ lên 
vào những thời kỳ lịch sử khác nhau vậy. 


Bọn họ trông thấy những bức trang săn bắn lớn hơn, các loài động vật có quan hệ chặt chẽ với 
người thời xưa như trâu, ngựa và một số quái thú cỡ nhỏ hơn dần chiếm vị trí trung tâm trong 
bích họa, các biểu hiện cũng rõ rệt hơn trước, có con đang chạy, có con đang kêu réo, gào thét, 
ngoảnh đầu nhìn lại, một số bức thậm chí còn khiến người xem cảm nhận được sự vùng vẫy của 
những con thú bị thương cùng tiếng thở phì phì của chúng. 


Trang 775/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngoài ra còn một số tranh vẽ cảnh nhảy múa của người nguyên thủy, những cô gái trong bầu 
ngực đầy đặn, mông nầy nở, cánh tay nhỏ nhắn, hai chân đứng choãi, một số ký hiệu sinh thực 
giản lược vẽ hai hình tròn thêm một đầu mũi tên, và những ký hiệu khác nữa. 


Khi bọn họ đi tới gian thạch thất thứ tư, Trác Mộc Cường Ba trông thấy một số hình rất kỳ quái, 
vẽ hình người nhỏ mặc áo giáp, trong tay hình như cầm trường thương, chùy đồng, cung tên, 
trông như đang đấu võ với nhau. 


"Đây là tranh gì vậy? ” Đa Cát cũng lấu làm tò mò với loại tranh trên đá nàu. 


Lạt ma Á La lại tỏ vẻ xúc động lạ thường: "Đây là Diễn võ chỉnh chiến đỏ, là bích họa chiến 
tranh của người xưa để lại." 


"Chinh chiến đỏ? Có liên quan gì đến Đạo quân Ánh Sáng không? " Trác Mộc Cường Ba lập tức 
liên tưởng đến bộ tộc Qua Ba và Đạo quân Ảnh Sáng thần bí kia. 


Lạt ma Á La lắc đầu đáp: "không rõ nữa, có điều xét về nội dung của bích họa thì dường như 
chúng ta đã đi từ thời Đồ đá cũ đến thời đại của các vương triều rồi, nhìn cách ăn mặc của người 
trong tranh không giống vương triều Thổ Phỏn cho lắm, lẽ nào... là vương triều Tượng Hùng? " 


“Thánh sứ đại nhân, đến xem cái này này! " Đa Cát ở phía bên kia cũng có phát hiện mới. Trác 
Mộc Cường Ba sải bước tiến lại gần, một bức bích họa còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa 
liền xuất hiện trước mắt gã. Trong tranh, một bên có lẽ là đàn bò Yak Tây Tạng, nhưng không 
vẽ bừa bãi như trong các bức bích họa trước đó, mà được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề thành một 
hình mũi tên, do con bò to lớn nhất dẫn đầu, đi ở đầu đội hình mũi tên đều là những con bò 
thân thể cường tráng nhất, sừng sắc nhọn nhất, còn những con nhỏ hơn thì theo sát phía sau, cả 
đàn bò này đều là bò đực, tuyệt không có lấy một con bò cái nào, trông tựa như đang tung vó 
lao vút về phía trước. Còn mảng bên của bức bích họa là một quần thể sinh vật có vóc dáng nhỏ 
bé hơn một chút, nhìn bể ngoài có nét giống chó sói hay báo gì đấy, trong tranh thể hiện nhấn 
mạnh vào bộ vuốt sắc và hàm răng nhọn hoắt của chúng. Đàn thú này hình thành thế bao vây 
hình bán nguyệt sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nhưng người sáng tạo nên bức bích họa nàu 
còn vẽ thêm rừng núi câu cối ở phần rìa tranh với một nhóm sinh vật nhỏ hơn ẩn nấp, hình 
thành thế gọng kìm. Trong đàn động vật nhỏ hơn kia cũng có một con to hơn hẳn những con 
khác dẫn đầu, con vật này đứng giữa vòng vây, đối mặt với con bò Yak đầu đàn, tựa hồ như 
đang phát lệnh. Đồng thời ở những điểm đối diện với mũi nhọn của đàn bò Yak, vòng vây hình 
bán nguyệt của loài thú nhỏ hơn kia có rất nhiều con đang ngoảnh đầu về phía sau, cơ hồ như 
đang chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. 


Toàn bộ bức tranh được vẽ hết sức sống động, ý đồ của người vẽ tranh cũng rõ mồn một, đàn 
bò Yak muốn xông thẳng vào giữa bầy động vật nhỏ hơn kia, còn bầy động vật nhỏ hơn kia chỉ 
làm ra vẻ bao vây, chỉ cần đàn bò Yak xông vào chúng sẽ tức khắc tản ra, khi ấy hai cánh phục 
kích trong rừng sẽ như hai lưỡi kiếm sắc thọc vào phần giữa phòng ngự tương đối yếu hơn của 
đàn bò Yak, khi trận thế của đàn bò rối loạn, bọn đã tản ra kia sẽ áp trở lại. Xem ra đây giống 
như một bức vẽ cảnh hai quân giao chiến, đôi bên đều có tướng lĩnh, có thế trận, vừa toát lên 
cái khí khái "đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng ắt thắng”, lại vừa có kế dụ địch như câu "binh bất 
uếm trá", nếu xem như là trên chiến trường thực, cũng có thể coi là một trận chiến kinh điển 
hiếm có trên đời. Nhưng hai bên giao chiến lại là hai loài động vật, hoàn toàn không có hình 
người, đây quả là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba trông thấy một bức bích họa như thế này. 


Trang 776/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Á La đại sư, ngài đến xem xem đây là gì thế? " Trác Mộc Cường Ba gọi vị sư già. 


Lạt ma Á La xem qua một lượt rồi nói: "Đây là thú chiến. Trời ơi, không ngờ vẫn còn có bích 
họa lưu lại, thật là không thể tin nổi! " 


"Thú chiến? Thú chiến là gì thế? Là các loài thú chiến đấu với nhau à? " Trác Mộc Cường Ba 
cũng chú ú thấu, hình vẽ và màu sắc của bức bích họa này có lẽ là cùng một thời kỳ với bức Diễn 
võ chỉnh chiến đồ kia. 


"Không, " lạt ma Á La lắc đầu phủ nhận, "đâu không phải tranh đấu giữa động vật với nhau, mà 
cậu có thể để ú thấy không, trong tranh này vẽ toàn bò đực, không có bò cái và bê con, tất cả 
bọn chúng đều là binh sĩ cả đấy, cả đàn sói kia cũng là binh sĩ, đây là chiến tranh của con người." 


"Chiến tranh của con người? " Trác Mộc Cường Ba nhìn lại bức bích họa không có lấy một hình 
người ấu thêm lần nữa, lờ mờ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra. Đúng thế, đàn bò Yak Tâu 
Tạng và đàn sói mà lạt ma Á La nói đến đều đang thủ vững trận địa của phe mình, trận thế quụ 
củ như vậy, tuyệt đối không phải là cảnh vây bắt và đột phá vòng vây trong tự nhiên, bức tranh 
này rõ là vẽ cảnh hai đội quân đang đối chiến. "Đại sư, thú chiến nghĩa là sao? " Trác Mộc 
Cường Ba hỏi dồn. 


Nhưng lạt ma Á La lại lắc đầu nói: "Nhất thời không thể nói rõ được, khi nào về tôi sẽ giải thích 
cho cậu sau. Thú chiến là một hình thức tác chiến rất cổ xưa, đã thất truyền từ rất lâu rất lâu rồi, 
nhưng giờ tôi có thể nói với cậu một điều, là đạo quân Ánh Sáng năm xưa đã sử dụng hình thức 
này để tác chiến đó." 


"Hả? " Trác Mộc Cường Ba ôm đầy một bụng nghi hoặc, chẳng lẽ người bộ tộc Qua Ba đều là 
động vật hết cả sao? Không, sống chung với sói, thú chiến, có lẽ nào... Bọn họ lại xem thêm 
các bức bích họa trong mấy gian thạch thất nữa, trong đó có một bức vẽ cảnh thuyền đi giữa khe 
sâu hun hút, núi cao hai bên dốc đứng nhọn hoắt dị thường, mặt phía sau khe vực thì bị tô màu 
đen kịt. Còn những con thuyền, nếu so với hình người, thì rõ là hơi quá cỡ một chút, hai bên 
thân thuyền chìa ra hàng mái chèo đều tăm tắp, hết thuyền này đến thuyền khác nối nhau đi 
vào vùng tăm tối vô cùng tận. Lại có một gian vẽ mười tám tòa tháp lộn ngược trên tay tượng 
Phật lớn, bên cạnh mỗi tòa tháp ngược ấy đều có hình người, có vẻ như là các tăng lữ, có ngồi 
có nằm, tư thế rất khác biệt, lạt ma Á La đoán đây chắc là các phương thức tu hành khác nhau. 
Nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh này, Trác Mộc Cường Ba mới có thể hình dung rõ về pho tượng 
Phật khổng lồ mà bọn họ đang ở bên trên. Pho tượng khổng lồ mười tám cánh tay ba mặt ba 
đầu này thực ra chỉ có nửa phần thân nhô ra khỏi vách đá, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, mười 
tám cánh tay cùng xòe ra như những chân nhện, từ trên xuống dưới, khoảng cách giữa hai tay 
trái phải càng lúc càng lớn. Còn nửa phần thân dười của tượng Phật, chính là nơi bọn Trác Mộc 
Cường Ba đang đứng thì chìm hắn trong vách đá này thành một khối, tựa như có một đường đao 
khoét thành hình chữ "Liễu" xiên xiên vào trong. Lạt ma Á La mê mẩn quan sát những bức 
tranh diễn tả cảnh tu hành, hai mắt lồi hẳn lên, tựa hồ muốn khắc sâu tất cả những bức bích họa 
ấy vào trong đại não. 


Bọn họ cứ thế xem hết bích họa trong các gian thạch thất, lạt ma Á La vẫn còn chưa muốn dứt 
ra, nhưng Trác Mộc Cường Ba thì không còn hứng thú nhiều với những tranh tượng này nữa, chỉ 
muốn mau mau chóng chóng lên cho hết những thang treo dựng đứng này, rồi liên lạc được với 
Đường Mẫn và những người khác. Gã phải thúc giục mãi, ba người mới lần lượt leo lên cao dần. 


Trang 777/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chạy vòng vèo đến nỗi đầu váng mắt hoa, Merkin và Soares đến được một gian thạch thất 
khống lồ lớn chưa từng thấu, thiết bị chiếu sáng của bọn ụ vặn lên hết cỡ cũng không nhìn thấy 
được đến trần. Chính giữa gian phòng đá rộng mênh mông là một cột trụ hình vuông, bên trên 
đỡ một quả cầu hình tròn đường kính phải đến năm chục mét, nhìn xa trông như viên minh 
châu khảm trên pháp trượng. Cả hai bước vào gian thạch thất, lập tức thấy mình trở nên nhỏ 
bé, trong nàu còn ẩm ướt hơn tất cả những chỗ khác, nước thấm trên tường chảy ra thành dòng, 
đọng thành vũng lác đác dưới đất. Một con bồ câu trắng của Soares dừng lại bên dưới quả cầu, 
vẻ như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm, mặc cho Soares có dùng điện kích thích não bộ 
của nó thế nào, nó cũng không chịu bay lên. Soares lấy làm kỳ quái nói: "Chỗ này chắc là nguồn 
gốc của hơi ẩm xung quanh đây phải không, hừm? Tạc ra quả cầu lớn thế này để làm gì nhỉ? " 
Merkin kích động thốt lên: "Tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đây chính là mặt trăng đó! Người ta 
đem một mặt trăng trên trời giấu vào bóng đêm, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó một 
lần nữa có được sức mạnh, mở ra tòa cung điện của người dũng sĩ." Y thảm nhầm lại một lượt 
bài ca cổ của Đa Cát, cảm giác không thể sai đi đâu được nữa. 


Soares nhìn chăm chú rồi nói: "Mặt trăng? Mặt trăng này sao lại mấp mô lồi lõm như thế? 
Chẳng lẽ đám người này từ thời cổ đại đã quan sát được những dãy núi hình cung trên mặt trăng 
rồi à? ” 


Merkin nói: "Ai mà biết được, trí tuệ của cổ nhân cao thấp thế nào không phải chuyện hôm nay 
tôi với anh có thể ước đoán được. Giống như thứ thu hút côn trùng kia kìa, chẳng phải anh luôn 
cho rằng, đó là thủ đoạn điều khiển sinh vật mấy năm gần đâu mới nghiên cứu ra hay sao, vậu 
mà người ta đã sử dụng từ cả ngàn năm trước rồi." Nói đoạn, y bước lại gần cột đá, chuẩn bị 
bám vào trèo lên. 


"Đợi chút đãi " Soares nói, "Chỗ này dường như có điều gì cổ quái, anh nhìn con bồ câu kia 
xem, nó còn chống lại cả tín hiệu điện tử tôi phát ra nữa." Merkin cười khẩy: "Trong vách núi 
nàu có khoáng vật làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, chắc là tác dụng của từ trường mạnh, cũng có 
khả năng hệ thống điều khiển con bồ câu của anh bị nhiễu loạn, không chịu sự khống chế nữa 
chứ, phải không? Đâu đó trên cái trụ đá này chắc hắn phải có chỗ để lắp con mắt bạc, chúng ta 
chỉ cần tìm được nó mà lắp vào, có lẽ là sẽ có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn sở hữu đó." 


Soares lấy ống nhòm nhìn đêm ra, điều chỉnh tiêu cự rồi đưa lên quan sát quả cầu khổng lỏ 
trong bóng tối, lắm bẩm: "Không đúng, đây không phải tượng điêu khắc đá, đây là, đây là cái khỉ 
gì quấn lại vậy? Ghét thật, chỗ này tối quá, chẳng thể nào nhìn rõ được." Quả cầu mà Soares 
nhìn thấy giống như một búi nhợ lớn, toàn là những dải dây quấn quang quấn dọc chằng chịt, 
hết tầng này đến tầng khác, trong bóng tối vẫn lờ mờ nhìn ra những tầng lớp cách biệt, ngoài ra 
còn có rất nhiều sợi thừng to hơn vươn ra cả bốn phương tám hướng, đầu mút chìm sâu vào 
vách đá ở bốn phía xung quanh. 


Trang 778/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 413 - Trái Tìm Đang Đáp 


Merkin nói: "Ở bên dưới tất nhiên là không nhìn rõ được rồi, chúng ta lên trên xem sao, lỗ khóa 
để lắp con mắt bạc nàu cũng nhất định là ở chỗ nào đó trên trụ đá, chúng ta cùng lên thôi." 
Soares nhíu mày, rồi cùng trèo lên theo Merkin. Dù xung quanh trụ đá đều có nước rỉ ra, nhưng 
cứ cách chừng một hai mét lại có khe hở có nước thấm ra, có thể nhét vừa ngón tay, thành thử 
trèo lên cao không hề khó khăn. 


Cứ trèo lên được chừng một hai mét là Merkin lại đảo một vòng quanh trụ đá quan sát, xem có 
lỗ để lắp con mắt bạc vào hay không, còn Soares thì chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem quả cầu 
khổng lô rốt cuộc là cái thứ gì, thế nên chẳng mấy chốc v đã trèo đến chỗ cao nhất. Lên đến 
gần, Soares mới phát hiện ra, trái cầu này không ngờ lại do những sợi nhỏ như râu ngô trong 
hang đá kia kết lại với nhau mà thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành một bó dây, sau đó mấy 
chục bó dây ấy kết thành sợi như sợi thừng to bằng đầu ngón tay, cuối cùng mấy chục sợi như 
thế lại quấn vào với nhau thành bó to như cánh tay người, cả trái cầu này chính là các bó sợi 
quấn thành từng lớp từng lớp một, chẳng trách từ dưới nhìn lên trông như một bó nhợ. Lại có 
vô số sợi thừng to bằng cánh tay người giăng ra, lút hẳn vào vách đá, cả trái cầu này nhìn như 
nối liền với trụ đá, không có bất cứ khe hở nào ở giữa. Soares dứt khoát bò luôn lên trái cầu, chỉ 
thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần gian thạch thất, chắc chắn như thể mũi 
khoan thép đâm sâu vào đá tảng. Soares lấu tay vỗ vỗ rồi bóp bóp vào khối cầu, cảm thấy cứng 
như bọng cây cổ thụ, lại gõ gõ thêm mấy lượt, cảm giác nó còn cứng hơn cả tưởng tượng của , 
thảm đoán đao búa bình thường khó mà làm nó suy suyển được, cuối cùng y trầm ngâm lắm 
bẩm: "Đây rốt cuộc là cái gì nhỉ? " 


Trên cột đá, ở độ cao cách mặt đất chừng bốn năm chục mét, Merkin cũng đã tìm được vị trí lắp 
con mắt bạc. Đó là một cái hốc hình lục giác, ở giữa có cái lỗ to bằng ống nước, đang giống hệt 
một vòi nước không có van đóng, chảy tràn trẻ, lượng nước không hề ít. Merkin trụ vững, lấu 
con mắt bạc trong ba lô ra, giơ lên gần cái hốc so sánh ngắm nghía một lượt, nếu đặt con mắt 
bạc vào đó, sẽ vừa hay bịt kín lối nước chảy, cả sáu múi của hình lục giác đều có rảnh có thể 
xoay con mắt bạc chuyển động một trăm tám mươi độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào 
đây rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Merkin cho rằng cần làm rõ chuyện này trước rồi mới đặt con 
mắt bạc được, liền gọi Soares xuống, chỉ tay vào cái hốc nói: "Anh nhìn xem, nước ở đây rất 
nhiều, nếu đặt con mắt bạc vào sẽ bít kín lối thoát luôn, kỳ lạ thật, nước ở đâu ra mà nhiều thế 
nhỉ. Nếu ở trên đầu chúng ta đúng là di chỉ Cổ Cách, thì xung quanh đây không có dòng sông 
ngầm nào mới phải chứ nhỉ? " 


Soares nói: "Đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới, tít bên trong khe vực sâu không thấu 
đáy này." Y liếc mắt nhìn Merkin, trong mắt toát lên vẻ kính sợ, "Có vẻ như bọn họ đã lợi dụng 
hiện tượng bình thông nhau, dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét dưới kia lên đâu, đám người 
nàu... Thật đúng là do người từ một nghìn năm trước làm ư? ” 


Merkin nói: "Nhưng mà, nước này có tác dụng chứ? Ở đây chẳng có gì hết cả mà? " 


Soares nói: "Nguyên lý giống như trong địa cung Ahezt, là để hình thành chuỗi sinh vật, lợi dụng 
bọn côn trùng kia để bảo vệ nơi nàu không bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có 


Trang 779/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sự sống được. Nếu tôi đoán không lâm, bọn họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật, các vi sinh 
vật ấu chính là thức ăn của bọn bọ cạp trắng, có nước lại có cả thức ăn, thế nên bọ cạp trắng ở 
đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như vậy được.” 


Merkin nói: "Vậy thì bịt kín đường thoát nước này sẽ xảy ra tình huống gì? Anh có dự đoán được 
không? " 


Soares nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: "Nước? Lẽ nào là..." Y ngắng đầu lên nhìn trái cầu, "Lẽ nào 
là lợi dụng áp lực nước tăng dân, để phần bên trong quả cầu phía trên kia tách bung ra, còn thứ 
mà chúng ta muốn tìm thì đặt bên trong quả cầu ấy? " À, có lẽ đúng là như vậy rồi, chắc anh 
biết hiệu ứng vỏ trứng phải không nhỉ. Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì tách vỏ trứng rất dễ 
dàng, còn nếu dùng lực từ bên ngoài, vỏ trứng lại rất cứng chắc, đây là đặc tính hình thành ở các 
loài sinh vật đẻ trứng trong quá trình tiến hóa để bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng của 
chúng có thể dễ dàng phá vỏ chưi ra đồng thời cũng không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn 
công, lẽ nào đám người cổ đại nàu cũng vận dụng nguyên lý này? " 


Merkin cười khổ nói: "Đây... đây thật sự là trí tuệ của người Tạng cổ ư? Vi sinh vật? Ống xi 
phông? Hiệu ứng vỏ trứng? Thật không thể nào tin nổi. Vậy giờ tôi nhét con mắt bạc nàu vào 
đấy nhé? " Soares gật gật đầu, cả hai đều nhìn chòng chọc vào tau Merkin, nhìn bàn tau đưa con 
mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích động con mắt, bịt kín lối nước chảy ra, sau đó thời 
gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng dài dằng dặc, không có bất cứ âm thanh gì, đời chờ, chờ đợi... 


Bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn đang tiến lên trong thông đạo bên dưới. Đột nhiên, lạt ma Á La 
dừng bước, đứng vên lặng trong thông đạo. Trác Mộc Cường Ba đang định hỏi xem có chuyện 
gì xảy ra thì đại sư đã hất tay, ra hiệu cho gã chú ý lắng nghe. Đa Cát và Trác Mộc Cường Ba 
thấy thế cũng dừng lại, cuối cùng, hai người họ cũng cảm nhận được những chấn động hết sức 
khẽ khàng khó mà phát giác. 


3k3 


Mấy người giáo sư Phương Tân đã rời khỏi cung điện ba tầng lầu tam giác, đi vào đường hầm 
dốc sâu xuống vách núi, lối rẽ chằng chịt bên trong khiến chưa đi được mấy chốc đầu óc đã 
chìm vào cảm giác mơ hồ mê hoặc. Lần theo dấu vết bọn Merkin để lại, họ tới được gian thạch 
thất có lũ bọ cạp trắng, có điều giáo sư Phương Tân và những người còn lại nhìn thấy thấy cảnh 
tượng vô số bọ cạp trắng đang chen chúc tranh nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường, rất nhiều 
con bị hất xuống đất, nhưng lại nhảy bật lên, cố giẫm lên thân thể đồng loại để chưi vào những 
cái lễ nhỏ xíu ấu. 


Ra giữa gian thạch thất, họ phát hiện ra ba xác chết đau đớn vặn vẹo, bị hút sạch máu thịt chỉ 
còn lại trơ lớp da bọc xương, nhìn ba lô đeo trên lưng có thể nhận ra được thân phận lính đánh 
thuê của chúng. Thế nhưng, rốt cuộc là thứ gì đã khiến bọn bọ cạp trắng hung tàn độc ác kia 
hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Giáo sư Phương Tân cần thận quan sát, thấy các vũng nước dưới 
sàn nhà gợn lên những làn sóng nhẹ lăn tăn, khẽ rung động như sóng vi ba vậy. Ba Tang lại 
hướng ánh mắt về phía những sợi rễ cây đã trở nên mềm mại trên vách tường, những sợi mảnh 
vốn khô khốc vào đến đây đã biến thành to như đầu ngón tay, mềm mềm dính dính. Dường như 
anh ta cảm thấu có chút quen thuộc, nhưng thứ gì đã ra lệnh cho kú ức không chịu quay về? Ba 
Tang đứng đó, ngần ngơ thầm nhủ: "Tại sao toàn thân mình đều đang run rấy? Đây rốt cuộc là 


Trang 780/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thứ gì? Trước đâu có phải mình đã nhìn thấu nó không? Tại sao lại không thể nhớ nổi nhỉ? " 


Thời gian trôi qua chậm một cách dị thường tựa như ngưng đọng lại ở trạng thái đặc quánh, 
Merkin và Soares lặng lẽ đợi chờ kỳ tích xảy ra, toàn bộ tinh thần đều tập trung cả vào búi tròn 
khổng lồ trên định đầu. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe "xì" một tiếng khẽ khàng, như tiếng 
xì hơi các lò cao áp cỡ lớn phát ra đúng vào khoảnh khắc bật mở. Merkin và Soares đều giật 
thót mình, "Mở rồi, sắp mở ra rồi! " 


Thế nhưng, kế tiếp đó, cây cột đá bọn y đang bám vào bỗng rung lên bản bật, cả Merkin lẫn 
Soares đều cảm giác thấy đầu ngón tay mình đang rung dữ dội, rung đến nối ngón tay tê rần 
rần, gần như mất hết cảm giác. "Thế nào vậy, chuyện là thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? " 
Merkin hỏi Soares. 


Soares lắc đầu: "Không biết nữa, nếu tiếp tục chấn động thế này thì chúng ta không bám được 
trên trụ đá nữa đâu, chi bằng xuống dưới đợi thì hơn, từ độ cao này ngã xuống không phải 
chuyện đùa được đâu." 


Hai người liên mau chóng trượt xuống trụ đá, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác rung nhè nhẹ. 
Xuống đến chân trụ đá, Soares bống chợt cảm thấy có gì đó nhích động, đúng thế, tựa như là có 
một sinh mệnh mới đang bắt đầu nhích động, có quụ luật, từng nhịp từng nhịp một, như thể trái 
tim đập bơm máu đi khắp cơ thể. Soares giật mình kinh hãi, loạng choạng lùi hai bước, vừa 
ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Merkin: "Thế nào rồi? Đã mở ra chưa? " 


Soares nói: "Tôi làm sao biết được, nhưng mà, cảm giác này, con mẹ nó là cái quái gì vậu? " 


Ngắng đầu nhìn lên, khối cầu đường kính chừng năm chục mét kia không ngờ đã co rút một 
cách rõ rệt, thu nhỏ lại thành hình cầu đường kính chỉ khoảng ba bốn chục mét, và vẫn còn tiếp 
tục nén nhỏ lại nữa. Soares biết rõ phần vỏ ngoài hình dạng như những bó thừng cuộn của khối 
cầu ấy cứng rắn kiên cố thế nào, là sức mạnh gì mà khiến được khối cầu ấy rút nhỏ lại như vậu, 
ụ trầm ngâm suy nghĩ mãi, lẽ nào lại là nước? 


Chỉ cần một giọt nước, liền tỉnh lại từ giấc ngủ nghìn năm, tựa hồ như một sinh vật đói khát, sau 
nghìn năm nhẫn nại đợi chờ, lại một lần nữa nếm được mùi vị máu tanh. Khối cầu khổng lỏ ấu 
bạo phát ra lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến trái cầu đặc ruột co rút lại chỉ còn một nửa, 
nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu bên dưới vào bên trong mình, sức mạnh đã tích tụ đủ 
đầy, chỉ còn chờ đợi một đòn công kích cuối cùng. 


"Keng..." dường như có vật kim loại nào đó bị tách ra, cả Merkin và Soares đều cảm thấy rất rõ 
ràng, một thông đạo ở đâu đó được mở thông, đồng thời có thứ gì đang từ dưới đất ùn ùn dâng 
trào lên. Bọn ụ đâu hề hay biết, dưới vực sâu mấy nghìn mét kia, ở nơi tất thảy mọi người đều 
không nhìn thấy, có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt tráng vật liệu chống gỉ đã được thả xuống 
nước một cách chậm rãi mà trằm ổn nhờ sức của hệ thông máy móc, dòng nước xối mạnh mẽ 
khiến những cỗ máy từ ngàn năm trước từ từ chuuển động, bơm càng nhiều nước hơn lên phía 
cao. 


Merkin giơ ống nhòm lên, không ngừng điều chỉnh tiêu cự, cuống cuồng nói: "Hình như không 
mở ra, liệu có lắm không nhỉ? Hay là có chỗ nào khác mở ra rồi? " 


Soares suy nghĩ đăm chiêu, cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nhưng cả y lẫn 


Trang 781/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin đều biết rằng, đích thực là đã có thứ gì đó được mở ra. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đám 
thừng bện thành khối cầu kia lại phình to ra, như quả bong bóng thổi căng lên vậy, chẳng mấy 
chốc đã đạt đến kích thướt ban đầu, rồi lại còn tiếp tục phìm to nữa, càng lúc càng lớn hơn. Hai 
người đứng bên dưới cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn, như thế quả cầu khổng lồ kia 
muốn chực rơi khỏi trụ đá đỡ bên dưới vậu. 


Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi kích cỡ ban đầu, hai người đứng bên dưới không cần 
dùng đến ống nhòm cũng có thể nhìn thấu nó rất rõ. Những sợi như sợi thừng bện rõ ràng là to 
hơn, mềm hơn, một phần bắt đầu từ từ nhu động. Cả khối cầu giống như một sinh vật ngoài 
hành tinh không biết gọi tên thế nào, do vô số ống tròn vặn vẹo quấn chằng chịt lại với nhau, 
mỗi ống lại dường như có sự sống của riêng mình, chen chúc nhau, tranh giành nhau, muốn 
thoát ra khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy. Bọn y đều là hạng kiến thức quảng bác uyên thâm, 
nhưng xưa nay cũng chưa từng trông thấy sự việc gì khủng khiếp như thế cả, cứ như vừa mới 
đánh thức một con thú khổng lô trỗi dậy. Con thú này dài đến hơn trăm mét, thân cuộn lại 
thành một khối cầu, lại có vô số xúc tu vươn ra cả bốn phương tám hướng. 


Khóe mắt Merkin giật giật. Gã đứng nấp sau lưng Soares theo bản năng, thần sắc hết sức khó 
coi, cất tiếng hỏi Soares: "Đây là cái thứ gì vậy? Khối cầu này rốt cuộc là thứ gì vậy? " 


Soares cũng không khá hơn Merkin là mấy, hai chân dằn mạnh xuống đất, như thể mọc rễ ở đó 
vậy, muốn nhắc lên cũng không được, gắng hết sức hồi tưởng lại tất cả các tình tiết nhỏ nhặt 
nhất, và những thứ y từng nhìn thấu chạy lướt qua óc như đoạn phim tua ngược. "Họ giấu một 
mặt trăng trên trời vào bóng tối, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được 
sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ." Đây là lời của Đa Cát. Ở môi trường ẩm ướt, 
đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như râu ngô kia nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt, khắp nơi 
đâu cũng là những cơ quan chưa được khởi động, những xác chết bị quấn chặt. Khi ghép nối 
những đầu mối hoàn toàn không thể lý giải ấy lại với nhau, Soares lập tức hiểu ra bọn y vừa làm 
điều gì. Y kêu lên: "Chó chết thật, đây là tổng cơ quan, "mở ra cung điện của người dũng sĩ..." 
chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này! ” 


Merkin giờ mới hiểu ra, hắn giận dữ gầm lên: "Chó má, thằng lùn ấy lại dám lừa cả tai " 


Soares nói nhanh: "Còn đợi gì nữa, mau lấu con mắt bạc đó ra đi, ngăn không cho đám cơ quan 
này khởi động! ” 


Nhưng tất cả đều đã muộn, từ các khe hở trên trụ đá ấy đã thò ra vô số lưỡi cưa tròn liên tục 
xoay tròn xung quanh trụ đá theo những hướng khác nhau, leo lên đó đã trở thành việc không 
thể thực hiện được. Khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu, phủ lên trụ đá 
như miếng bọt biển, thể tích lớn hơn lúc ban đầu khoảng hai lần rưỡi, sở dĩ chưa rơi xuống là vì 
vẫn còn vô số sợi xúc tu dâm ngập sâu vào vách đá. Khối bán cầu dạng như bọt biển ấy bắt đầu 
co rút một cách có quy luật, hệt như là trái tim đang đập vậy, mỗi lần co rút lại đầu nước ngập 
vào những thông đạo tua tủa những sợi mảnh như râu ngô kia — toàn bộ các thông đạo! 


Trong khoảng khắc ấy, bức tượng Phật khổng lỏ cao cả nghìn mét, với sức nước làm động năng, 
nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động, đã sống dậy! 


Soares sợ hãi nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng, đang dần 
dần lấp kín cả gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, cuối cùng y cũng khôi phục được chút 
thần trí, vội kéo giật Merkin một cái, lớn tiếng quát: "Chạy mau, lối thông mà bị bịt mất thì 


Trang 782/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không chạy được đâu! " 


Ghöáoj) 


Mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân vừa giao chiến với bốn năm tên lính đánh thuê, 
cầm cự giằng co, vừa đánh vừa rút. Ba Tang đột nhiên phát hiện ra những sợi mảnh trên tường 
hơi nhúc nhích, liền lấu ngón tay khểu một đoạn vật thể dạng như sợi thừng mềm mại ấy lên, 
tức khắc cảm giác rõ ràng rằng chúng đang đập một cách có quy luật nhịp nhàng chẳng khác gì 
mạch máu trong cơ thể người. Vật thể như sợi dâu leo khô cằn trên tay Ba Tang dần khôi phục 
sự sống, quấn lấu ngón tay anh ta, đồng thời thít chặt lại. Hai mắt Ba Tang lồi hắn ra thành hình 
cầu, một cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận sâu thắm trong lòng khiến anh ta hét lên như xé họng, 
rồi giật "sợi thừng" ấu ném xuống đấy, nổ súng bắn điên cuồng, đạn bay tung tóe, sợi dâu bị bắn 
trúng vãi ra be bét nhũ tương. Những người còn lại thấy Ba Tang đột nhiên nổi khùng, cũng 
kinh hoảng cuống cuồng cả lên. Ba Tang bắn hết một băng đạn, Trương Lập và Nhạc Dương 
liền chia nhau xông lên giữ chặt anh ta, quát hỏi: "Anh đang làm cái gì thế? Anh Ba Tang? Anh 
sao thế? Mau tỉnh táo lại đi! " 


Ba Tang đã khôi phục lại thần trí, đột nhiên kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi! Ở nơi đó! Chính là ở nơi 
đó! Chính là bọn chúng! Chúng giống như rễ câu cổ thụ, vừa cứng vừa dai, chỉ cần gặp nước là 
liền sống dậy như rắn, bọn chúng có thể quấn chặt, có thể quấn chặt tất cả mọi thứ, đừng nói là 
con người, đến cả cây đại thụ cao trăm mét cũng bị chúng thắt cho gãy lìa đấu. Chạy mau, bằng 
không tất cả đều sẽ chết trong đâu mất! " 


Sáu người vội vàng tìm đường, cố gắng tránh xa đám xúc tu đang phình to lên với tốc độ chóng 
mặt kia, đi qua một chỗ vách đá, liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tường, những 
sợi xúc tu mềm mại ấy thắt vào cổ hắn, cả gương mặt bị thít cho biến thành màu tím tái, đồng 
thời vẫn còn vô số xúc tu đang vươn dần về phía hắn, mềm mại ve vuốt quấn xung quanh, 
dường như hắn muốn nhắc tay lên tự cứu mình, nhưng cánh tay lại cũng bị rất nhiều xúc tu giữ 
chặt, cả vách đá như biến thành một khối bọt biển khổng lô, bọc kín tên lính đánh thuê vào bên 
trong, rồi chúng lại vung vẩy, vươn ra những hướng khác. Tất cả thông đạo trong hang động 
khống lô đều sống dậy, như thể bọn chúng muốn thanh tấu phần bên trong mình trên quy mô 
lớn, thanh trừ tất cả cặn bã, các loại ký sinh trùng bên trong hang động đi, không để lại bất cứ 
thứ gì sống sót. 


Nhìn tên lính đánh thuê đang dần biến mất trong đám xúc tu nhu động nhung nhúc, Lữ Cánh 
Nam đột nhiên hạ lệnh: "Dừng lại, không thể đi tiếp dược nữa." 

Bọn Nhạc Dương xúm lại xung quanh cô. Lữ Cánh Nam nói: “Từ lúc vào đây chúng ta đi được 
bao lâu rồi? Cả hang động toàn những xúc tu thế này, nhìn tốc độ bành trướng của chúng, nếu 


^+ TT 


giờ quay lại chắc chắn là không thể tránh được, chúng ta buộc phải tiến lên thôi. 
Trương Lập lo lắng nói: "Nhưng phía trước có biết đường lối ra sao đâu? " 

Lữ Cánh Nam đáp: "Đám người vừa nổ súng với chúng ta lúc nãy đâu rồi? " 
Nhạc Dương đáp: "Bọn chúng chạy sang hang động thứ hai liền không thấy đâu nữa." 


Lữ Cánh Nam nói: "Đi, theo chân chúng. Đồng đội mất mạng mà vẫn dám tiến vào bên trong, 
nhất định là chúng đã phát hiện ra điều gì đó." 


Trang 783/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong hang động tăm tối, vòng qua hai lối ngoặc, thông đạo phía trước bỗng trở nên rộng rãi 
hẳn, luồng sáng đèn pha không ngờ cũng không chiếu được hết. Nhạc Dương mừng rỡ thốt lên: 
"Chúng ta thoát ra rồi! " Những chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám thân rễ chằng 
chịt ấy nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường có lối cửa thông họ vừa chạy ra được vẽ 
thành một bức tượng bán thân Đại Uy Đức Kim Cương khổng lồ, cửa ra chính là cái miệng đang 
há lớn của cái đầu ở giữa trong chín đầu của ngài, bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia 
bịt kín. 


Đây là một hành lang dài hình chữ nhật, cũng giống hệt như chính điện ở bên ngoài, chất đầu 
xương người chết, hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm điển hình của kiến trúc Tây Tạng, vẽ chỉ 
chít bích họa, tình trạng không được tốt lắm, có nhiều chỗ bị tróc lả tả, còn cả những vết máu 
khô rải rác nữa. Mé tường phía Bắc vẽ một nhóm tranh quần thể kiến trúc theo kiểu quyển đài, 
những kiến trúc kỳ diệu lớn nhỏ không đều, số tầng khác nhau trùng trùng điệp điệp nằm san 
sát bên nhau trong tranh vẽ, phía Nam thì hầu hết đều là các hình vẽ biểu thị cát tường may 
mắn. 


Nhạc Dương nói: "Đây là bản đồ kết cấu kiến trúc này! " 


Giáo sư Phương Tân vội lấu máy tính xách tay ra, Lữ Cánh Nam bảo Ba Tang và Trương Lập 
phụ trách chiếu sáng, ngón tay cô lần trên bức tranh tìm kiếm vị trí hiện tại của họ. "Đây tượng 
Phật khổng lồ mười tám cánh tay nâm Đảo Huyền Không tự, đây là đầu Phật, chúng ta tiến vào 
từ chỗ nàu, đây là đại điện sau cánh cửa khổng lô, đây là thông đạo trong hang động, đây là... 
đâu là trái tim của tượng Phật khổng lô này, cơ quan được khởi động ở đây, chúng ta vẫn đang ở 
trên thân pho tượng vĩ đại nàu, giờ đã ra khỏi chỗ sau gáy. Không sai đâu, giữa sau gáy tượng 
Phật và vách đá có một hành lang dài nối liền, đây chính là chỗ chúng ta đang đứng, cái gì đâu 
nhỉ? " Lữ Cánh Nam nhìn hình vẽ vô số bát đĩa xếp chồng chất lên nhau trong bức bích họa rồi 
bỏ qua luôn, thấy phía sau là tám cánh sen, bên trong có Phật tượng ngự, cô lập tức khẳng định: 
"Nơi chúng ta cần đến ở chỗ này! Thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn là ở đây. Giáo sư 
Phương Tân, đã ghi lại hết chưa? Chúng ta đi thôi." 


Cả bọn theo hành lang dài tiến lên, giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành 
lang, bọn họ xuống dưới ở đoạn ngoặt thứ hai, tiến vào một gian đại điện có mười tấm cây trụ 
đá rất lớn chống đỡ, bên trong có vẻ tương đối sạch sẽ, đám xương cốt bên dưới lộ ra đường 
theo hai hướng dọc ngang, nhưng hiện tượng này lại khiến họ cảnh giác, đặc biệt là mặt sàn 
gian đại điện này lại dùng kết cấu gạch lát, loại kết cấu dễ dàng bố trí cơ quan nhất. 


Lữ Cánh Nam ngước nhìn lên trên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối 
đen mù mịt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà căng thẳng lạ thường. 


Cô cất tiếng hỏi: "Giờ chúng ta đang ở đâu vậy? ”" Giáo sư Phương Tân giơ máy tính lên chỉ cho 
cô xem. Nhìn kiểu dáng kết cấu trong bản đồ kiến trúc, Lữ Cánh Nam nói: "Đây là Thập tướng 
tự tại điện! " Theo những gì hiển thị trên bản đồ kiến trúc, qua Thập tướng tự tại điện là đến 
quần thể kiến trúc kỳ quái kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng lên nhau, còm Mạn Đà La tám cánh ở 
phía bên kia của kiến trúc ấu. 


Đúng lúc này, Nhạc Dương chợt lên tiếng: "Giáo quan, có kẻ địch." 


Lữ Cánh Nam chau mày, Nhạc Dương lại nói: "Lúc nãy chúng không tìm được đường trong 
hành lang, giờ thì bắt kịp chúng ta rồi. " 


Trang 784/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân hỏi: "Có bao nhiêu người? ” 
Nhạc Dương áp tai vào vách tường đáp: "Không rõ nữa, nghe tiếng bước chân thì không ít đâu.” 


Lữ Cánh Nam nói: "Chúng ta không thể khẳng định dưới lớp gạch này có cơ quan gì không, con 
đường giữa đám xương cốt chất chồng kia rất có khả năng là do thứ gì đó rất lớn quét dạt ra, đi 
sát vào tường! ” 


Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là những hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối hết 
sức chỉnh tể ngay ngắn, trên dưới đều có ba hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là Đạ Phật Tôn, giữa 
các hình Đại Phật Tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ, gây cho người ta cảm giác dày đặc cả gió 
cũng khó lọt qua. Ngoặt qua góc gian đại điện ởi tiếp về phía trước, trong bích họa trên bức 
tường phía trái họ xuất hiện vô số kụ sĩ cưỡi ngựa tập trận, vô số binh sĩ mặc giáp trụ, tay cảm 
thuẫn bài và binh khí xếp thành các loại trận thế. Nhìn những bức bích họa này, giáo sư Phương 
Tân chỉ hận mình không thể thu hết tất cả vào máu tính xách tay đem về từ từ nghiên cứu, 
nhưng ông cũng biết, giờ bọn họ không đủ thời gian và cả tinh lực để làm những việc này, kẻ 
địch đã ở sát phía sau rồi. Nhạc Dương lầm bẩm một mình: "Sao tôi cứ có cảm giác ba lô nằng 
nặng thế nhỉ? " 


Khi họ sang đến điện trước, vách tường là một khung vuông có đường vân kỳ quái ngoằn nghèo, 
những đoạn Phạn văn bên trong khung vuông ấy ghép lại thành các hình vẽ quái dị. Lữ Cánh 
Nam biết đây chính là đồ ăn Thập tướng tự tại. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ suy gì nhiều, đã 
nghe Nhạc Dương thấp giọng nói: "Con đường này cũng đã được "dọn dẹp" qua rồi." 


"AI " một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau vắng tới, Lữ Cánh Nam điểm tĩnh nói: "Bọn chúng 
giẫm phải cơ quan rồi! " 


Trang 785/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 44 - Cơ Quan Đơn Giản 


Nhạc Dương nói: "Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường parabol, hình như có kẻ nào bị hất 
văng lên thì phải, đó có thể là cơ quan như thế nào nhỉ? " 


Trương Lập chợt ngấng mặt lên nhìn vùng tối đen trên đầu nói: "Trên caol " 


Lữ Cánh Nam vội quát: "Nằm xuống! " Cô nằm phủ phục xuống đất, đột nhiên sờ thấy những 
vết xước rất mảnh trên sàn, lại cuống quýt nói: "Nhanh lên, mau áp sát vào trụ đái Không được 
để lộ mình trên con đường này! " Kế đó cô lăn mấu vòng liền sang bên cạnh, áp người cạnh trụ 
đá, nhưng cô cũng tức khắc cảm nhận được lăn lộn như vậy khá tốn sức lực, cảm giác của Nhạc 
Dương không hề sai chút nào. 


Giáo sư Phương Tân đeo máy tính sau lưng, vốn đã không tiện lăn lộn như thế, lúc này lại có 
cảm giác như có người ra sức kéo mình lại, nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né 
tránh. Đúng lúc then chốt ngàn cân treo sợi tóc ấu, Đường Mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh 
ghê gớm, bỗng kéo giật giáo sư Phương Tân một cái, một vật to tướng đen ngòm trượt sát qua 
bên cạnh thân thể ông! 


Giáo sư Phương Tân nhìn thầy rất rõ ràng, đó là một khối cầu đen đường kính khoảng chừng hai 
mét, lởm chởm toàn gai nhọn hoắt, gắn với một sợi xích sắt lớn, "vù vù vù” đung đưa từ bên nàu 
sang bên kia gian đại điện. Trong khoảng khắc, cả gian đại điện đâu đâu cũng thấy những khối 
cầu khổng lỏ gắn đầy gai nhọn màu đen đung đưa qua lại, phát ra âm thanh chói tai. 


Trương Lập thốt lên: "Con lắc chùy! " Anh chàng biết rõ, con lắc chùy là một loại cơ quan đơn 
giản mà cổ nhân thường hay sử dụng nhất, dùng dây thừng hoặc xích sắt gắn với khối đá hoặc 
vật thể bằng sắt lớn, cố định ở chỗ cao. Chỉ cần có người chạm phải cơ quan, chúng sẽ đung 
đưa qua lại trên tuyến đường cố định, sức mạnh như ngàn cân sập xuống, vì loại cơ quan này lợi 
dụng gia tốc trọng trường 9, 8 m/s2, người bình thường khó mà kịp phản ứng khi bị đập trúng, 
chẳng những thế trọng lượng khổng lồ kia cũng có thể đảm bảo rằng tỉ lệ sống sót của người bị 
đập chắc chắn vô cùng thấp, huống hồ chùy sắt ở đây lại còn gắn cả mũi gai nhọn nữa. 


Trương Lập an ủi mọi người: "Không sao đâu, tuy rằng con lắc chùy này uụ lực rất lớn, nhưng 
nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, một thời gian sau, cả tốc độ lẫn biên độ dao động đều sẽ 
thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc chúng sẽ tự dừng lại hết cả, lúc ấy thì an toàn rồi." 


Đúng lúc ấy Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu anh cho vào túi khi nãy đã tự rơi ra 
ngoài, chảm chậm nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, chỉ thấy 
mảnh sắt càng dịch chuyển lại càng nhanh, đột nhiên "vù" một tiếng, tựa như bị thứ gì đó hút đi, 
ngay sau đó là quả cầu đen ngòm đu qua, mảnh sắt đã biến mất tăm mất tích. 


"Sắt nam châm! Khốn thật, chẳng trách tôi lại thấu ba lô nặng hơn hẳn! Giữa con đường này có 
nam châm! " Nhạc Dương sực hiểu ra thốt lên, trong ba lô của họ có rất nhiều vũ khí bằng sắt 
thép, bị nm châm hút vào, không nặng mới là lạ. 


"Nam châm? Bọn họ dùng sắt nam châm làm gì chứ? " giáo sư Phương Tân thắc mắc. 


Trang 786/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc nói: "Tôi hiểu rồi, không phải sắt nam châm, mà là đá nam 
châm. Dưới sàn nhà là đá nam châm, khối cầu đung đưa kia cũng là đá nam châm, chúng cùng 
cực với nhau, mỗi khi khối cầu nam châm gắn gai nhọn kia lướt qua mặt đất, sàn nhà sẽ cung 
cấp lực đầy nó lên độ cao của lần rời xuống đầu tiên, cứ thế nó sẽ không bao giờ dừng lại." 


Nhạc Dương phản bác: "Không thể nào thế được, năng lượng nhất định sẽ bị tiêu hao. Nếu nói 
như anh, chẳng phải đã thành động cơ vĩnh cữu rồi à? " 


Trương Lập lắc đầu: "Không, cậu không hiểu rồi, sau khi nghe đại sư Á La nhắc đến loại cơ 
quan này, tôi đã dành thời gian để đi tìm đáp án. Trên trần gian đại điện này chắc là còn có hai 
khối đá nam châm nữa trái dấu với con lắc chùy, mỗi khi con lắc chùy lên đến điểm cao nhất, 
chuøns sẽ sinh ra lực hút quả chùy lại, góp thêm một phần giúp nó trở về vị trí ban đầu, những 
con lắc này ban đầu cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định trên không trung. Giữa con lắc 
và khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc thứ gì đó có thể làm giảm sức hút của nam 
châm với con lắc, thứ này lại do một cơ quan khác điều khiển, và tần suất mở ra đóng vào của 
phiến đá và tần suất dao động của con lắc chùy là như nhau." 


"Thế họ dùng lực gì để điều khiển những phiến đá đó? " giáo sư Phương Tân hỏi. 


Trương Lập đáp: "Thủy lực, hoặc là lực gì đó khác..." Anh đột nhiên há hốc miệng kêu lên: 
"Đám... đám dây leo ấu! Đám dây leo nhu động nhung nhúc ấy, chúng lấy động năng từ nước, 
vậy thì có thể coi như một loại năng lượng sinh vật đi! Cũng có nghĩa là cổ nhân đã chuyển hóa 
năng lượng nước thành năng lượng sinh vật, dùng năng lượng sinh vật để khống chế năng lượng 
cơ giới, mà năng lượng cơ giới lại khống chế lực từ, đâu mới chính là loại cơ quan cạm bẫy mẫu 
mực điển hình! Tôi còn nhớ đại sư Á La từng nói, sở dĩ kim chỉ nam được liệt vào Tứ đại phát 
minh, không chỉ vì nó có thể chỉ ra phương hướng, mà quan trọng hơn là, nó nói lên sự phát 
hiện và sử dụng của cổ nhân với một loại lực. Ngày nay sắt nam châm nhân tạo có thể giữ được 
một trăm nghìn năm không mất đi từ tính, còn đá nam châm tự nhiên thì cũng giữ được từ tính 
khoảng mấy nghìn năm, các loại lực tương tác lẫn nhau thì chính là một nguồn năng lượng 
không bao giờ cạn chứ còn gì nữal " Trương Lập đã hơi có chút kích động, chỉ một cơ quan điều 
khiển con lắc chùu đơn giản như thế, đến nơi này không ngờ lại biến thành sự ứng dụng và khả 
năng vận dụng thành thạo bốn loại lực khác nhau, đây đúng là trí tuệ mà cổ nhân nghìn năm 
trước sở hữu sao? Rốt cuộc đám người cổ đại này còn có thể đem lại cho họ bất ngờ gì nữa đây? 


Lữ Cánh Nam nói: "Giờ thảo luận những chuyện này cũng chẳng ích gì, có nghĩ được cách nào 
rời khỏi đâu không hả? " 


Trương Lập lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, giáo quan, cô nhìn những con lắc chùu này mà xem, quỹ 
đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác, ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào cho người 
lách qua được, hơn nữa trong bóng tối mịt mùng này, đến cả con lắc chùy ở đâu cô cũng không 
thấy nữa. Tốc độ chạy của người có nhanh đến mấy, cũng không thể vượt được gia tốc trọng 
trường 9, 8 m/s2 của trái đất, gian đại điện này lại cũng khá cao, khi con lắc nàu đu xuống dưới, 
tốc độ của nó e rằng đã đến hơn trăm mét một giây rồi. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Chẳng lẽ chúng ta bị vâu khốn ở đâu à? " 


Trương Lập đành nói với giọng đầy cam chịu: "Chắc là phải thế thật, có điều, kẻ địch của chúng 
ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. " 


Trang 787/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Chúng ta cần phải ra khỏi đây! " 
Lúc nàu, Đường Mẫn chọt lên tiếng: "Tôi có cách đấy." 
"Cách gì? " 


Đường Mẫn nói: "Cơ quan này không thể cứ đung đưa thế mãi được, nếu nói đây là một cách để 
cổ nhân tu luyện, vậy thì sau khi vượt qua những con lắc chùy này, chắc chắn là có cách để đóng 
nó lại. Với vị trí hiện nay của chúng ta, con lắc không thể đung đưa tới được, giữa mặt sàn và 
con lắc chùu vẫn còn một khe hẹp nhất định, chỉ cần thân hình đủ nhỏ bé..." 


"Không được, tôi không thể để cô mạo hiểm thế được! " Lữ Cánh Nam không đợi Đường Mẫn 
nói hết lời đã biết cô muốn làm gì rồi. 


"Phải đấy, cô Mẫn Mẫn ạ, " Trương Lập cũng lên tiếng, "mặc dù giữa con lắc chùy và mặt đất có 
khe hở nhưng bên trên nó còn gắn rất nhiều gai nhọn đấy nhé, mà trên gai ấy ai biết được là có 
độc hay không? Cô phải biết ở đâu với Cánh cửa Sinh mệnh là cùng một mối mà ra, những 
người đã chế tạo ra các cơ quan này đồng thời cũng rất rành sử dụng cổ độc, nếu chúng ta suụ 
đoán theo chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, chỉ e hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hơn 
nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ cô gặp phải chuyện 
gì, Cường Ba thiếu gia hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải làm thế nào đây? " 


Vừa nhắc đến Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt Đường Mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn, cô kiên 
định nói: "Nhưng chúng ta cần phải ra khỏi đây, mà tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất, nếu 
cả tôi cũng không thể đi qua được, vậy thì mọi người lại càng không thể được rồi, chẳng phải thế 
hay sao? ” 


"Nhưng mà... ˆ 


Không nhưng nhị gì cả! Chúng ta rời khỏi đâu sớm chút nào, nói không chừng lại được gặp anh 
Cường Ba sớm chút ấu." Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng lại khiến người ta nhìn mà rầu 
nẫu ruột. 


Mấy phút sau, Đường Mẫn đã tháo bỏ tất cả các trang thiết bị không cần thiết, áp sát người vào 
mép trụ đá, nằm rạp xuống bò lên phía trước. Mỗi lần con lắc chùy lướt qua người cô, ai nấu đều 
nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi lạnh thay, phải đến lúc nó văng qua rồi, Đường Mẫn bình vên vô sự, 
mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 


Ánh đèn pha của Đường Mẫn khuất dân phía trước, Lữ Cánh Nam liền sắp xếp lại chiến thuật 
chiến lược "Nghe đây, một khi con lắc chùy ngưng lại, chúng ta phải rời khỏi gian đại điện nàu 
với tốc độ nhanh nhất có thể, tìm Mẫn Mẫn trước tiên. Ba Tang, Nhạc Dương, hai người phụ 
trách chặn kẻ địch, tôi và Trương Lập yểm hộ hai cánh, giáo sư Phương Tân dẫn đường cho cả 
nhóm.” 


Nhạc Dương chợt hỏi: "Vậy còn ba lô của Mẫn Mẫn thì ai cảm? " Vác mấy chục cân đồ kim loại 
chạy trên sàn đá nam châm, trọng lượng ắt tăng lên một phần đáng kể. 


Lữ Cánh Nam nói: "Hỏi hay lắm, cậu phụ trách luôn đi." 


Nhạc Dương cứng mồm cứng lưỡi, hồi lâu cũng không thốt lên được lời nào. 


Trang 788/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chốc lát sau, tiếng "vù vù" của con lắc chùy trên không trung đã ngừng lại, Lữ Cánh Nam vội 
nói: "Hành động! Đi, đi...” 


Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay xách theo ba lô của Đường Mẫn, không thể không vận hết 
sức vào chân, đột nhiên thấy cánh tau nhẹ bẫng, chỉ thấu Ba Tang đã giật cái ba lô của Đường 
Mẫn khoác luôn trên vai, gương mặt lạnh lùng vô cảm tiếp tục bước đi. Nhạc Dương lí nhí nói: 
"Cảm ơn.” 


"Nhạc Dương, nhìn cái gì đấy? Cậu tụt lại rồi! " Lữ Cánh Nam giận dữ gắt. 


Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, nhưng một người lướt qua từ trong bóng tối lại 
khiến anh ngắn đờ ra, cái bóng lưng ấy, khiến anh không dám tin vào mắt mình nữa. "Nhạc 
Dương! " Giọng Lữ Cánh Nam tuy gấp, nhưng ngữ điệu đã hết sức nghiêm khắc. Trương Lập 
chọc chọc vào người Nhạc Dương, gọi: "Nhạc Dương, ngẩn tò te ra đấy làm gì? " Nhưng ý thức 
của Nhạc Dương đã chìm ngập vào hỗn loạn, căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể 
nát bấy be bét, từng cảnh tượng hiện lên rõ mồn một trước mắt, anh gầm lên như muốn bùng 
nổ: "Trần Văn Kiệt! " 


Ba Tang đột nhiên thụi mạnh cho Nhạc Dương một quả, cơn đau khiến anh giật mình tỉnh khỏi 
ảo giác, chỉ nghe Trương Lập đang kinh hoảng thốt lên: "Cậu làm cái gì vậu? Sẽ dẫn bọn địch 
tới đâu mất! " 


Quả nhiên, tiếng hét của Nhạc Dương đã được đổi lại bằng một loạt tiếng súng trong bóng tối, 
đạn bắn vào trụ đá, hoa lửa tung tóe. Nhạc Dương vội phục người thấp xuống, luôn miệng xin 


Zs 1t 


lỗi rối rít: "Xin lỗi, cho tôi xin lỗi. 
Lữ Cánh Nam nói: "Đợi lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Ai? ” 


Giáo sư Phương Tân vội lên tiếng: "Mẫn Mẫn đấy. Mẫn Mẫn, cháu phát hiện ra cơ quan ở đâu 
vậy? " 

Trương Lập nói: "May mà có cô đấy, cô Mẫn Mẫn ạ." 

Lữ Cánh Nam cũng hỏi: "Có bị thương không? ” 

Đường Mẫn nói: "Cháu không sao, cái, cái cơ quan ấu không phải cháu đóng lại đâu. Cháu đang 
ở giữa chừng thì những con lắc chùy đó đã đột nhiên ngưng lại, nên cháu quay lại luôn. " 

Lữ Cánh Nam nói: "Có kẻ địch, phải cần thận, đừng để chúng bao vây." 

"Keng”, lại một viên đạn nữa sượt qua trụ đá, Ba Tang liền giương súng phản kích, hai bên bắt 
đầu rơi vào hỗn chiến. 

Lúc này, ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đang ởi trong thông đạo hình ống chia thành từng 
khúc từng khúc một. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong xâu kẹo táo ngào đường vậy, cứ hai 
ba bước lại phải qua một cái gờ, những cái gờ nàu chẳng phải thứ gì khác, mà chính là do những 
sợi nhỏ mảnh như râu ngô ấy kết lại mà thành. Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm nói: "Sao ở đâu lại 


lắm cái giống này thể nhỉ, cũng chẳng biết là cỏ cây quái gì, đốt không cháu mà giật cũng chẳng 
đứt." 


Trang 789/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bọn họ cũng cảm nhận được rung động nhè nhẹ, cũng biết tình hình có điều bất ổn, và đang 
dốc hết tốc lực chạy về phía trước. Bước chân của Đa Cát nhỏ, mỗi lần bước qua gờ đều khó 
khăn hơn người thường, cứ chạy mãi chạy mãi, bỗng nghe "bịch" một tiếng ngã lăn ra đất. Trác 
Mộc Cường Ba quay lại đỡ anh ta lên hỏi: "Không sao chứ? Có cần nghỉ một lát không? " 


Đa Cát lắc đầu: "Không sao ạ, lạ thật đấy, mặt đất này sao mềm thế nhỉ? " 


Nghe Đa Cát nhắc thế, Trác Mộc Cường Ba mới nghĩ lại, hình như nền đất dưới chân càng lúc 
càng mềm hơn, giẫãm lên nhẹ băng băng không hề có cảm giác chịu lực, giống như giẫãm vào cái 
xăm xe cao su bơm được một nửa vậy. Gã không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, vội kéo Đa Cát tiếp 
tục tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau đó, lạt ma Á La cũng phát hiện ra điều gì bất ổn, quay 
đầu lại nói: "Hai người có phát hiện gì không, mặt đất mềm nhữn ra rồi." 


Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát đồng thanh nói: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. " 


Lạt ma Á La xua tau bảo: "Dừng lại, hình như không ổn." Lạt ma Á La đứng lặng mấy giâu, kinh 
ngạc nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba, đoạn hỏi: "Hai người có cảm thấy gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát cũng hết sức ngạc nhiên, mới rồi chạy nhanh quá nên cả hai 
cùng không để ú, giờ đứng yên một chỗ liền cảm giác được ngay là mặt đất tựa như mặt biển, 
cồn lên từng lớp từng lớp như sóng, mới chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà như đã có mấy con sóng 
đi qua dưới chân Trác Mộc Cường Ba, thân thể gã cũng theo đó mà nhồi lên nhồi xuống. 


Lạt ma Á La ngồi xổm, đưa tay sờ thử đám "rễ câu" dưới chân: "Cái thứ giống như rễ cỏ nàu 
phìm to ra rồi, không ngờ lại còn mềm nhũn nữal Sao lại như vậy nhỉ? " 


Đa Cát giật một đoạn rễ lên, lấu làm lạ nói: "Đúng là to ra rồi này! Mọi người xem, chúng đang 
cử động, đúng thật mà, đang động đậy đây này. Quái lạ thật, đây là cái gì nhỉ? ” 


mt 2 


Lạt ma Á La như sực hiểu ra, liền nhón một sợi "rễ" mảnh, nhổ nước bọt vào đấu, sợi rễ mỏng 
mảnh vốn chỉ như sợi tóc trong nháy mắt đã to bằng cái bấc đèn, đồng thời bắt đầu trở nên 
mềm mại, khe khẽ vặn mình động cựa. Lạt ma Á La nắm hai đầu sợi bấc đèn ấy, dùng sức kéo 
mạnh, sợi bấc dài chưa đầu năm centimet bị kéo ra thành gần sáu mươi centimet, lúc lạt ma Á 
La buông ta ra, sợi bấc liền đàn hồi trở lại như sợi dâu thun. Sắc mặt lạt ma Á La lập tức biến 
đổi, trầm giọng nói: "Quả nhiên là vậu! " 

Đa Cát thấu sự việc lạ lùng ấu, cũng bắt chước nhón một sợi mảnh lên, ra sức nhổ nước bọt vào, 
sợi "rễ" mỏng mảnh ấy lập tức hút nước phình ra, không ngờ lại quấn luôn vào ngón tay Đa Cát. 
Đa Cát giằng giật hai ba lần mà không giật ra được, ngón tay lại còn bị quấn đến nỗi đổi cả màu. 
Đa Cát giơ ngón tay lên nói: "Quấn chặt thật đấy! " 


Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Đại sư, chuyện là như thế nào vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Cái thứ nàu giống như là mì ăn liền vậu, gặp nước liền phình ra, hơn nữa còn 
có khả năng đàn hổi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi, có lẽ chúng chính là nguyên liệu để chế tạo 
huyết trì đó." 


"Hải " Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên một tiếng, cánh cửa đá ấy mới chỉ có một chút sợi 
thôi mà lực kéo mạnh đến thế rồi, vậu mà trong hang động này, thông đạo nào cũng đầy rẫu thứ 


Trang 790/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sợi kỳ lạ nàu. Đồng thời, gã cũng nhớ ra những sợi từng bị ngâm trong nước ở Cánh cửa Sinh 
mệnh, chúng phình to ra phải đến mấy lần, hơn nữa còn nhu động như cơ thịt vật thể sống, gã 
mặt biến sắt thốt lên: "Đại sư, nếu tất cả những sợi nàu đều bị ngâm nước, vậu chẳng phải sẽ bít 
kín cả thông đạo vào hay sao? ” 


Lạt ma Á La tái mặt gật đầu, lại đưa mắt nhìn ngón tay bị quấn chặt đến biến màu của Đa Cát 
mà nói: "Chỉ e không chỉ như thế, cái thứ này có chút giống với loại dây leo vô ý thức, gặp phải 
cái gì thì quấn chặt lấy cái ấu, có lẽ không cần đợi đến khi thông đạo bị bít kín thì sinh vật bên 
trong đã bị chúng thít chết rồi. Có lẽ ai đó đã khởi động cơ quan tổng ở đâu, giờ thì các dũng sĩ 
phải tiếp nhận khảo nghiệm thực sự rồi. Đi nhanh lên, nhân lúc chúng còn chưa hút đầy nước, 
đi cho nhanh! ” 


LUYỆN NGỤC CỦA BẬC DŨNG SĨ (1) 


Lúc này bước đi đã không còn như lúc nãu, những chuyển động như từng đợt sóng dồn dập kia 
càng lúc càng rõ rệt hơn, hết nhồi phía trước lại đầu ra sau, khiến người ta đứng trong thông đạo 
mà như đứng trên nệm nước, đến giữ cho cơ thể thăng bằng đã là vấn đề rồi, ba người chạu mà 
chẳng khác nào vừa lăn vừa bò theo đúng nghĩa đen của hai từ ấu. Vài sợi "rễ" ở thấp bên dưới 
đã hút đủ nước, bắt đầu lúc nhúc vươn xúc tu về phía những sinh vật đang đạp chân lên thân 
chúng, nhìn như có vô số con giun đang chuẩn bị phát động tấn công, khiến ba người đều kinh 
hồn hoảng vía. 


Phía trước đã xuất hiện lối ra, ba người đều biết, đấy là một gian thạch thất, mà bên trong thạch 
thất thì không có đám dây nhợ nàu. Cả ba hoan hỉ chạy vào bên trong, chỉ là không ngờ lần nàu 
vừa mới đặt chân vào, phía sau đã rơi sầm xuống một cánh cửa, trong thạch thất vang lên những 
tiếng "lách cách", không hiểu còn ấn tàng thứ gì nữa. Lạt ma Á La giật mình thốt lên: "Hỏng bét 
rồi, những nơi chúng ta đi qua vừa nãy đều vào lúc các cơ quan chưa được khởi động, giờ tất cả 
cơ quan bẫy rập đều đã đi vào hoạt động, mỗi gian thạch thất đều là một khảo nghiệm dành cho 
chúng ta đói! " 

Đa Cát hỏi: "Giờ phải làm sao đây? ” 

Trác Mộc Cường Ba nghiến răng: "Cứ đi bước nào hay bước ấy thôi." 

Thạch thất đã đóng kín cửa, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của đám rễ nhung nhúc bên 
ngoài, tĩnh lặng đến độ cả tiếng gió thổi cũng nghe thấu được, những phiến đá lát trên sàn nhà, 
cùng bốn vách tường không có lấy một khe hở, nhưng tất cả khung cảnh lại mang đến cho Trác 
Mộc Cường Ba và lạt ma Ä La một cảm giác thấp thỏm bất an. 


Bởi vì, không nhìn thấy cơ quan. 


Bất kù cơ quan nào, chỉ cần có thể phát hiện ra, thì ắt có thể ít nhiều hiểu được công dụng của 
nó, rồi thông qua phương pháp suy đoán cách nghĩ của người thiết kế cơ quan, mà tránh được 
đòn chí mạng của nó trước một bước. Nhưng gian thạch thất này đã bị đóng cửa, xung quanh kín 
mít không có bất cứ lễ hồng hay khe hở nào, căn bản không thể biết cơ quan bẫu rập sẽ phát 
động ở phía nào hướng nào, đấy là cơ quan kiểu gì loại gì cũng hoàn toàn không hay biết. Ba 
người chỉ biết đứng thần người ra ở cửa, nhất thời hoàn toàn bất động. 


Đa Cát nghi hoặc đưa mắt nhìn lạt ma Á La và Trác Mộc Cường Ba, lên tiếng thắc mắc: "Hai 


Trang 791/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người bị làm sao thế? Tại sao không đi nữa? " 

Lạt ma A La đáp: "Có cơ quan đấy, chớ có vọng động.” 

Đa Cát vỗ vỗ lên cái vai đã bó bặt một lớp dày sù sụ của mình, thoải mái nói: "Tôi thấy căn 
phòng này đến cả một cái lỗ nhỏ còn chẳng có, làm sao mà có cơ qua được? " 


Lạt ma Á La nói: "Còn nhớ tình cảnh của tôi ở Thụ Kiếm địa ngục không? Cổ nhân đã học cách 
ngụy trang cơ quan phía sau tường đá rồi, hơn nữa, những phiến đá lát sàn này cũng có khả 
năng thụt xuống, nếu chưa làm rõ tình hình đã đi bừa... " 


"Nhưng mà, cứ bế tắc ở đâu mãi cũng không phải cách đâu, ngộ ngỡ đám dâu mây có thể phình 
to ra ngoài kia bịt kín hết cả đường đi lối lại thì tính sao bây giờ? " Đa Cát đột nhiên nổi cơn 
ương ngạnh, "Nếu có cơ quan, thì cứ đề tôi dùng thân thể này mở đường cho Thánh sứ đi tiếp." 
Nói đoạn liền sải chân bước luôn hai bước dài, mới chỉ có hai bước mà thôi. 


Chỉ nghe "bình" một tiếng nổ lớn, ba người như có sấm động bên tai. Đa Cát tựa hồ bị một 
chiếc xe tải lao thẳng vào, cả người bốc lên cao, rơi bịch xuống đất lăn liền hai vòng, rồi nằm 
yên bất động. Trác Mộc Cường Ba kêu lớn: "Đa Cát! " Nhưng anh ta không có phản ứng gì. Lạt 
ma Á La nói: "Đừng hoảng hốt, chỉ bị ngất đi thôi, Cường Ba thiếu gia, vừa nãu cậu có nhìn rõ 
là thứ gì tấn công Đa Cát không? " 


Trác Mộc Cường Ba hoang mang lắc đầu, gã chỉ nghe thấu một tiếng nổ lớn, tựa như có thứ gì 
đấu nổ tung ra, kế đó liền thấy Đa Cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rốt 
cuộc Đa Cát bị thứ gì đập vào thì quả thực là gã không nhìn thấy, hơn nữa thứ đó đập trúng Đa 
Cát xong, liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tăm hơi gì để lại. 


Lạt ma À La nói: "Được rồi, tôi cũng thử một lần xem sao..." 
Trác Mộc Cường Ba vội can: "Đại sư, để tôi..." 


Lạt ma Á La xua tay lắc đầu: "Cậu tự lượng thân thủ có nhanh nhẹn được hơn tôi không? Cứ 
ngoan ngoãn đứng vên đấu đừng cử động. Gian thạch thất này tổng cộng có năm cánh cửa, 
chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía Đông Nam kia, thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối 
rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh khỏi cái mớ quấn chân kia." Nói tới đâu, ông ngưng 
lại một chút rồi tiếp lời, "Cường Ba thiếu gia, lúc tôi xong ra, cậu phải chú ý xem hoàn cảnh 
xung quanh có gì thay đổi, sau đó nghĩ cách lao thật nhanh đến trước cánh cửa ấy. Tôi đoán là 
xông ra đến nơi thì cánh cửa ấu sẽ mở ra, cơ quan bên trong tất sẽ đóng lại." 


Trác Mộc Cường Ba nghe giọng lạt ma Á La, cảm giác dường như ông cũng không nắm chắc 
mười mươi về các cơ quan cạm bẫy trong gian thạch thất này, không khỏi lo lắng thay cho vị sư 
già. Đại sư bước lên hai bước, tiếng nổ vang lên, ông mặc không để tâm xem đó là gì, cứ xông 
lên một bước dài, kế đó tựa như bị công kích bất ngờ, đột nhiên nghiêng người né tránh, lại 
chạy thêm hai bước nữa, đoạn nhún mình nhảy lên, đồng thời lại nghe một tiếng nổ nữa, lạt ma 
Á La ở trên không lộn nhào một vòng, bỗng nhiên "ọe" một tiếng, cả người liền như con nhặng 
va phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chỉ choãi hết cả ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu 
tươi, nhìn tình hình thì thương thế không hề nhẹ chút nào. 


Trác Mộc Cường Ba thẫn thờ ngơ ngẩn, từ đầu chí cuối gã vẫn chú ú quan sát, mặc dù cùng lúc 
tiếng nổ vang lên, gã cũng có nhìn thấy thứ gì đó tách đôi vách tường ra, nhưng khi nó kích 


Trang 792/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trúng người lạt ma Á La thì lại không thấy gì hết nữa. Lạt ma Á La có đội mũ nến, ngoài ra còn 
bật cả thiết bị chiếu sáng nữa, cho dù là ám khí nhỏ tới đâu cũng khó mà tránh khỏi cặp mắt của 
Trác Mộc Cường Ba được, nhưng lần này gã thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa, gã 
còn để ú thấu, mỗi lần đều chỉ có một tiếng nổ vang lên, nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc 
độ khác nhau, cũng có nghĩa là, có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ. 


Trác Mộc Cường Ba trong lòng nôn nóng, vừa bước lên một bước, liền nghe "bùm" một tiếng, 
thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấu gió táp lạnh buốt, gã vội vàng rút chân về, chỉ thấy chỗ vừa 
giẫãm chân đột nhiên bị thứ gì đập trúng, mặt đất khẽ rung rung chấn động. Gã liền cúi người 
xuống quan sát, chỉ thấy trên sàn có bụi cát bay lên, tạo thành một hình ellipse, ở chỗ đoạn một 
phần ba hình ellipse ấy, mặt sàn không ngờ lại xuất hiện một vết nứt. Trác Mộc Cường Ba cả 
kinh thốt lên: "Rốt cuộc là thứ gì vậu! " 


Lạt ma Á La ngọ nguậy nói: "Không khí, không khí nén cường độ lớn." 
Trác Mộc Cường Ba nhắc lại: "Không khí nén cường độ lớn? " 


Lạt ma Á La nằm dưới đất, chỉ vào vách tường nói: "không sai, trong bức tường này chắc là một 
khoảng không gian trống khổng lồ, ở một đầu của không gian đó, phủ đầy thứ "dây leo" có thể 
phình to ra ấy, khi nước chảy qua, dây leo đó sẽ nén không khí trong không gian trống lại chỉ 
còn một phần trăm thể tích ban đầu, hình thành một khối khí có áp suất lớn. Mỗi viên đá lát sàn 
đều ứng với lỗ mở trên vách tường tương ứng, chỉ cần giẫm lên, sẽ có không khí áp suất lớn từ 
các góc độ khác nhau bắn ra, bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì bị chùy sắt trực tiếp đập vào 
đâu." Lạt ma Á La ngưng lại lấu hơi, rồi nói tiếp: "Đường đạn của những khối khí nén này chắc 
chắn đã được thiết kế đặc biệt, hoàn toàn phong tỏa kín tất cả không gian hành động, chỉ người 
nào thân thủ hết sức phi phàm thì mới vượt qua được thôi. " 


Sắc mặt Trác Mộc Cường Ba tái mét đi, loại pháo khí bắn ra bất thình lình này đến cả lạt ma Á 
La cũng không tránh nổi, lại chẳng thể nhìn thấy, đợi thân thể có cảm giác thì đã trúng đạn mất 
rồi, thế này thì phải làm cách nào mới qua được đây? Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đa Cát 
và lạt ma Á La, trong lòng lấy làm nghi hoặc: "Tại sao nằm dưới đất thì không sao? À, phải rồi, 
diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên ngược lại sẽ giảm áp lực nén lên đá lát sàn, 
như vậy thì sẽ không đến mức khiến cơ quan phát động. Cổ nhân xây dựng gian thạch thất này 
là để tu luyện thân pháp nhanh nhẹn khinh khoái, vì vậu các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm 
dưới đất mà trườn qua làm gì." 


Trác Mộc Cường Ba chảm chậm ngồi xổm xuống, lạt ma Á La dường như đã biết gã muốn làm 
gì, vội vàng ngăn lại: "Gượm đã Cường Ba thiếu gia, không được đâu. Thân thể nằm trên sàn 
nhà không động đậy thì có thể khiến đá lát sàn cân bằng áp lực mà không phát động cơ quan, 
nhưng nếu cậu muốn bò qua, ắt cần phải dùng sức. Vừa nấy tôi đã thử rồi, dù là một chút lực rất 
nhẹ thôi cũng có thể khiến không khí nén bắn qua. Đến lúc ấu cậu đang bò rạp ra đất, thì càng 
khó mà né tránh được.” 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại khi ở đáy hồ Nạp Bạc Tháp từng trông thấu Lữ Cánh Nam và lạt ma 
Á La đi trên bùn lầu, lập tức tỉnh ngộ, công phu làm nhẹ mình của cổ nhân hẳn cũng cao siêu dị 
thường như thế, mà điều này thì người thiết kế ra gian thạch thất hắn đã phải nghĩ đến từ đầu 
rồi. 


Thời gian chính là sinh mạng, giờ tổng cơ quan của cả pho tượng Phật khổng lỏ này đã khai mở, 


Trang 793/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nếu không sớm ra khỏi gian thạch thất này, chỉ sợ bọn họ khó mà đi khỏi được tượng Phật nàu 
luôn. Hơn nữa, điều khiến Trác Mộc Cường Ba sốt ruột như có lửa đốt trong lòng là không hiểu 
giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn đã đến đâu, nếu bọn họ cũng ở bên trong tượng Phật này... 


Lạt ma Á La nói: "Không cần lo lắng, đợi tôi khôi phục được một chút thể lực, rồi sẽ xông ra 
thêm một đoạn nữa là có thể dùng dây móc tự kéo mình qua rồi. Hỏng bét, chỉ sợ đến lúc ấu 
phải mượn Thiên châu của Cường Ba thiếu gia để sử dụng rồi." 


Trác Mộc Cường Ba không nghe thấy câu sau, "Dâu móc! " Lời nhắc nhở của lạt ma Á La khiến 
hai mắt gã sáng bừng lên, dù sao thì bọn gã và cổ nhân cũng không giống nhau, cổ nhân sử 
dụng gian thạch thất này để rèn luyện bản thân, còn bọn gã thì chỉ muốn nghĩ cách mau mau 
chóng chóng ởi khỏi đây. Trác Mộc Cường Ba nhìn lên trần thạch thất, không được, cao quá, 
ngoảnh sang nhìn vách tường bốn phía và cánh cửa đá sau lưng, gã đã có chủ ú khác. 


Lạt ma Á La kinh ngạc phát hiện ra, Trác Mộc Cường Ba đang bám vào vách tường leo lên, khi 
đạt đến độ cao ba mươi mét, gã liền trụ vững thân hình, tựa như định chầm chậm xoay người lại, 
ông cũng không hiểu Cường Ba thiếu gia này định làm gì nữa. Chỉ thấu Trác Mộc Cường Ba đột 
nhiên đạp mạnh hai chân một cái, tung mình nhảy vút lên, kế đó lấy thăng bằng trên không, 
dang rộng hai cánh tau, ngằm hướng cánh cửa đá bọn họ đã chọn sẵn, lợi dụng áo cánh dơi thực 
hiện kỹ thuật bay lượn trong không gian hẹp một cách chuẩn xác. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trác 
Mộc Cường Ba bay là là sát mặt đất được chừng hơn chục mét thì dừng lại, vẫn còn cách cánh 
cửa đá kia chừng hai mươi mét, mặc dù gã đã gắng hết sức thẳng người ra, nhưng vẫn có mấu 
tiếng "bình bình". Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lưng mình nặng trĩu xuống, cũng may là ba lô 
trên lưng đã hấp thu hết lực công kích của pháo khí, nhưng một quả pháo từ mé bên đột nhiên 
bắn vào cái ba lô to tướng suýt chút nữa đã khiến gã ngã lật nhào. 


Pháo khí chỉ bắn có vài phát là ngừng, Trác Mộc Cường Ba ngắm lại phương hướng cánh cửa, 
dâu móc bắn vù ra, ghim vào cánh cửa hết sức chuẩn xác, sau đó gã bắt đầu cho dây móc tự 
cuộn về, thân thể liền như bị sợi dây kéo lê đi, hoàn toàn ngăn ngừa được hệ thống cơ quan 
tàng hình đáng sợ ấy. Đến trước cửa, Trác Mộc Cường Ba ngước lên nhìn, rồi hỏi: "Sao cửa vẫn 
chưa mở ra nhỉ? ” 


Lạt ma Á La liên nói: "Đứng lên, đứng lên." Trác Mộc Cường Ba không hề do dự đúng ngay lên, 
cánh cửa ấy cũng rất biết nghe lời, quả nhiên đã ứng tiếng mở ra, kế đó các cửa đá còn lại cũng 
mở ra bằng hết. 


Lạt ma Á La hân hoan mỉm cười, ông cũng không nghĩ trong lúc nguy cấp nàu Cường Ba thiếu 
gia lại cơ trí như thế. Ba người đều đã đến gần cửa, Đa Cát cũng dân dần tỉnh lại, Trác Mộc 
Cường Ba giúp hai người đồng hành kiểm tra thương thế, có vẻ như vẫn chưa đến nỗi gãu 
xương, nhưng chắc chắn là cả hai đều bị nội thương không nhẹ. Gã không khỏi đau lòng tự nhủ: 
"Nếu có Mẫn Mẫn ở đây thì hay quá, thương thế của đại sư và Đa Cát cô ấy chỉ cần nhìn qua là 
biết ngau..." Gã lại đưa mắt nhìn về phía thạch thất, giật mình vã cả mồ hôi, thầm nghĩ: "Không, 
tốt hơn là không ở đây thì hơn.” 


Lạt ma Á La nghiêng người dựa vào cột cửa, cảm khái thở dài: "May là chúng ta đã đi được hơn 
nửa lộ trình rồi, bằng không thật không biết có thể đi xa thế này được hay không nữa." 


Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng lạt ma Á La và Đa Cát đều có nghị lực sắt đá, vẫn kiên trì 
nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Thông đạo rộng rãi này cũng không khác gì thông đạo 


Trang 794/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trước đó họ vừa đi qua, trên vách đá mọc đầy những dây leo nhung nhúc chuyển động từng đợt 
như sóng cồn, có điều chúng to hơn ở thông đạo vừa nãy nhiều, mặc dù đám dây leo này chỉ 
chực quấn vào chân, nhưng cứ giữ được tốc độ tiến lên thật nhanh thì sẽ không bị quấn chặt lôi 
lại. 


"Pháp sư đại nhân, sao ngài biết là đến bên cạnh cửa thì cửa sẽ tự động mở ra? " Đa Cát tỉnh lại 
sau cơn hôn mê được nghe Trác Mộc Cường Ba kể lại trải nghiệm ngắn ngủi mà hung hiểm đó, 
liền nêu lên nghỉ vấn của mình. 


Lạt ma Á La nói: "m, chủ vếu là vì đã có kinh nghiệm lần ở Cánh cửa Sinh mệnh. Hai người 
có phát hiện gì không, ở chỗ cửa ấu có hai tấm bảng kim loại, giống hệt như bày bố trong điện 
Đức Gia Xoa Long Vương ở Cánh cửa Sinh mệnh, cũng có nghĩa là, Thiên châu mà hai người 
đeo trên mình cũng có tác dụng như ở đấy, tức là để nhận định thân phận dũng sĩ đồng thời 
khởi động cơ quan nữa." 


Đa Cát "ồ" lên một tiếng, lấy làm cao hứng vì Thiên châu của mình cũng có tác dụng như vậu. 
Còn Trác Mộc Cường Ba lại hết sức thán phục đôi mắt sáng như đuốc của lạt ma Á La, trong 
hoàn cảnh như vậy, chỉ liếc nhìn một cái thôi mà đã nhìn được lối ra và cả phương pháp ra vào. 


Trác Mộc Cường Ba dìu Đa Cát vừa đi vừa nói: "Đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy 
thì phải? " 


Gương mặt lạt ma Á La không lộ chút biểu cảm gì: "Tôi đã nghe thấy lâu rồi, bên cạnh thông 
đạo này chắc là có vô số lối cho nước chảy nữa, chính là những thủy thông đạo đã làm cho cái 
thứ giống dây leo này sống dậy. Cậu xem kìa, dây leo dưới chân và xung quanh chúng ta càng 
lúc càng mềm rồi, nhu động cũng nhanh hơn nữa." 


Trác Mộc Cường Ba vẫn không hiểu, nói: "Những thông đạo này cũng thật cổ quái, cái đám nhà 
sư cổ đại, ồ không, những giáo đỏ ấu xây dựng hang động thành kiểu như vậy để làm gì nhỉ, 
khảo nghiệm thì cũng không cần phải làm thế chứ, cứ như thể muốn giết sạch tất cả các sinh vật 
bên trong thông đạo vậy." Gã vừa nói đến đây, bỗng nhiên một cái xác lính đánh thuê dịch 
chuyển lướt qua bên cạnh với tốc độ khá lớn. Cái xác ấu tím bầm như gan lợn, mà cũng có thể 
nói là nát bấy nát be, bắt đầu rữa nát, lộ ra xương trắng ổn, lại bị vô số dâu leo quấn chằng chặt 
chằng chịt. Cả đám dây leo ấu tựa hồ như rất hiểu nhau, cứ truyền từ sợi này sang sợi kia, nhanh 
chóng vận chuuển thi thể đi. Trác Mộc Cường Ba nhìn mà kinh hãi khiếp hồn, lắp ba lắp bắp 
hỏi: "Đại sư, ngài cũng nhìn thấu rồi, đó, đó là chuyện gì vậy? Đám dây leo này... xác tên lính 
đánh thuê kia... cái xác ấy sao lại thành ra như thế? Đâu..." 


Lạt ma Á La bước chân không ngừng, đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên thốt lên: 
"Trời đất, tôi biết rồi, trí tuệ của cổ nhân thật đúng là vô cùng vô tận." Đồng thời ông cũng thầm 
hét lên với chính bản thân mình: "Đáng sợ thật, thật là đáng sợi Đây chính là thực lực của tổ tiên 
chúng ta hay sao? Trí tuệ của một nghìn năm trước, từ một nghìn năm trước đã có trí tuệ 
nhường này. Ôi đức Ma Hê Thủ La vĩ đại, ôi dức Ma He Thủ La toàn năng..." 


Trác Mộc Cường Ba nhấn giọng hỏi: "Đại sư, ngài biết đây là chuyện gì rồi phải không? Rốt 
cuộc là như thế nào vậy? " 


Lạt ma Á La đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, đoạn nói: "Nếu tôi 
không nhầm, thì cổ nhân đã dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người để thiết kế nên phần ruột 


Trang 795/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


pho tượng Phật khổng lỗ nàu." 
"Hải Gì cơ ạ! " Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát cùng lúc kinh ngạc thảng thốt kêu lên. 


Lạt ma Á La chỉ tay vào vách tường nói: "Nhìn những thông đạo dạng ống này mà xem, những 
dây leo nhu động theo một hướng này nữa, giờ chúng ta đang ở trong ruột của tượng Phật 
khống lô đó. Vì vậy những dây leo này sẽ đấy tất cả vật thể trong ruột xuống phía dưới, hoàn 
thành quá trình thanh tẩy nội bộ. Thi thể kia có lẽ là ngã từ trên cao xuống, vì va đập mạnh nên 
xương cốt mới biến dạng như vậy, nó đã đi qua dạ dày của tượng Phật, nên đã rửa nát đến 
không thành nhân dạng nữa. Còn tiếng nước mà chúng ta nghe thấy, chắc có thể coi là âm 
thanh huyết quản của tượng Phật khổng lồ này phát ra cũng được đấy. " 


Gian thạch thất phía trước mỗi lúc một gần hơn, hai bên thông đạo đều rất hẹp, xem chừng có 
khi chỉ có thể lao thẳng qua mà thôi. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nói: "Đại sư, ngài không nói 
đùa đấy chứ! Cổ nhân từ nghìn năm trước, thiết kế phần bên trong pho tượng Phật này giống 
nội tạng của con người, chuyện này hình như không có khả năng lắm thì phải. " 

Lạt ma Á La không hề dừng chân, tiếp tục nói: "Nghĩ lại một chút nhé, từ lúc chúng ta bắt đầu đi 
vào hang động này, những lối rẽ nhánh và đường hầm thông thành vòng tròn ấy, có lẽ căn bản 
không phải hệ thống thoát nước gì, mà chính là chỗ chóp nhọn ở đầu mũi chân đấy. Còn những 
đường rẽ nhánh mà chúng ta phát hiện sau đó cũng chẳng phải đường nhánh đường rẽ chi, mà 
chính là vô số mạch máu, tức là chúng ta đã đi từ mạch máu nhỏ sang mạch máu lớn. Thạch 
thất có lẽ là nơi giao huyệt hoán vị, chúng nối liền tuần hoàn bạch huyết, tuần hoàn máu và tuần 
hoàn tiêu hóa với nhau, những cánh cửa khác nhau sẽ dẫn đến những hệ thống tuần hoàn khác 
nhau." 


Ba người vừa vào thạch thất, cửa đá liền đóng sâm lại, cả ba đứng lại bên cánh cửa nghỉ tạm 
trong giây lát. 


Trác Mộc Cường Ba cảm thán: "Trời ạ, đây rốt cuộc là tôn giáo gì thế, bọn họ hiểu cấu tạo bên 
trong cơ thể người đến thế hay sao? " 


Lạt ma Á La nghiêm túc nói: "Còn nhớ vị sứ giả mang tín vật đến trí ở ở thế giới bên ngoài, mà 
có liên quan đến Bạc Ba La hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vâng, người đó là giáo đồ Bản giáo cổ đại phải không? " 


Lạt ma Á La nói: "Thực ra, nghiêm khắc mà nói, người đó không hoàn toàn là giáo đồ Bản giáo 
cổ đại, ông ta thuộc một giáo phái sản sinh ra từ nhiều tôn giáo hỗn tạp khác nhau, mà giáo 
phái thần bí này đã hoàn toàn thu nạp được một số tri thức của Bản giáo cổ đại. Vẫn là vấn đề 
đó, con người thời nay hiểu biết quá ít về Bản giáo cổ đại. Đây là một tôn giáo hình thành từ 
hơn năm nghìn năm trước, các chuyên gia của chúng ta đã tiến hành khảo sát, rút ra được kết 
luận rằng: Bản giáo cổ đại, có lẽ là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử loài người nghiên cứu giải 
phẫu cơ thể người một cách tỉ mỉ, đồng thời nó cũng là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu vi sinh vật 
học, ngoài ra nó còn là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu sinh hóa học nữa. Có rất nhiều Hắc vu 
thuật của Bản giáo đề cập đến một lượng lớn các tri thức vi sinh vật học và sinh hóa học, tuyệt 
đại đa số các kiến thức trong đó đến ngày nay vẫn còn khiến phần lớn các nhà khoa học phải 
đau đầu vắt óc." 


Trang 796/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi không khí lạnh. Đa Cát thì hoàn toàn chẳng hiểu Thánh sứ 
đại nhân và vị pháp sư đại nhân như trưởng lão này đang thảo luận vấn đề gì nữa. 


Lạt ma Á La lại tiếp lời: "Quy mô của Cánh cửa Sinh mệnh và Đảo Huyền Không tự thế nào cậu 
cũng nhìn thấy rồi đấy, có thể tưởng tượng ra khi đó tôn giáo này đã phồn thịnh đến nhường 
nào. Mặc dù chúng ta không thể tưởng tượng bọn họ đã biến mất khỏi lịch sử thế nào, nhưng 
chúng ta không thể phủ định rằng họ đã từng có một thời huy hoàng rực rỡ. Có lẽ... họ là... 
phái hệ tôn giáo huy hoàng nhất Tây Tạng cổ xưa cũng không chừng đó." Khi nói tới câu này, 
lạt ma Á La đã hoàn toàn chìm đắm trong suy tư, không kiểm chế được về tự hòa toát lên trong 
mắt ông. 


"Thánh sứ đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa vậy? " Tiếng gọi của Đa Cát làm Trác Mộc 
Cường Ba sực tỉnh. Không thể tiếp tục dây dưa trì hoãn ở đây được nữa, gã gật đầu nói: "Ưm, 
vậy thì xem xem gian thạch thất này huấn luyện gì đã." 


Trang 797/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 416 - Luyện Ñgục Của Bậc Dũng Sĩ 


Biết được cơ quan này khai mở thế nào qua lạt ma Á La, Trác Mộc Cường Ba đặc biệt lưu tâm 
chú ý, quả nhiên, khi gã đi qua hai tấm bảng sắt ở hai bên vách đá, trong thạch thất liền có tiếng 
"cách cách" vang lên, tất cả các cơ quan bên trong đều nhất loạt khởi động. Lần này thì cơ quan 
bày ra trước mắt họ, vô số viên gạch trên tường tự động dịch chuyển mở ra, để lộ những hốc sâu 
lớn, bọn Trác Mộc Cường Ba đang thầm than lại là ám kích không nhìn thấy gì rồi, thì cả gian 
thạch thất bắt đầu cuộn lên những trận gió lạnh buốt. Gió thổi ra từ những khe hốc ấu như thể 
mang theo vô vàn mũi băng, lạnh lẽo đến độ khiến người ta dựng hết cả lông tóc, toàn thân da 
gà gai ốc nổi lên rần rần. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trận gió 
đột nhiên tăng tốc, mới đầu thì chỉ rít lên "u u u”, về sau thì âm thanh nghe như đao thép cứa 
vào đá mài vậy, xem ra vượt quá cực hạn chịu đựng của tai người. Gió thổi tạt qua mặt, rát như 
dao cạo lướt qua. 


Bụi mù trên sàn bắt đầu tụ lại theo hướng gió, chẳng mấy chốc trong thạch thất đã hình thành 
một cơn lốc xoáy rõ rệt, khiến ba người lại thêm một lần nữa cảm nhận được năng lực quủ thần 
mạt trắc của đám người thời cổ đại nàu. Đa Cát lần trước đã nếm mùi đau khổ, lần này đã tinh 
minh hơn rất nhiều, trước tiên là thử ném ra một cái móc tròn bằng thép ròng chuyên dùng để 
leo núi tộng trọng lượng chắc chắn không dưới hai cân rưỡi, vậy mà ném vào trong cơn gió 
chẳng khác gì tờ giấy mỏng, trôi nổi dập dẻnh giữa không trung. Móc thép thuận theo thế gió 
xoay một vòng, sau đó bị cuốn vào giữa trung tâm cơn lốc, xoay vun vút với tốc độ cực cao, 
chẳng mấy chốc đã như bị một đại lực sĩ ném vứt đi, mang theo tiếng rít rợn người văng thẳng 
vào chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng. 


Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba vội hoảng hồn tránh né, chỉ nghe "choang" một tiếng đanh 
tai, cái móc thép đập mạnh vào cánh cửa đá, làm mẻ ra một mảnh lớn. Đa Cát xanh mày tái 
mặt, thẫn thờ nói: "Mẹ của tôi ơi, đâu... đâu rốt cuộc là cái gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba lắp bắp nói: "Hang gió... Hang gió từ một ngàn năm trước ưl " Gã cũng 
biết, hang gió là đề tài nghiên cứu của những nhà nghiên cứu khí động lực học, đóng vai trò 
không thể thiếu trong công tác nghiên cứu máy bay, hỏa tiễn. Đừng tưởng đây chỉ là một cái 
hốc nhỏ bé tầm thường, gió lốc trong ấy thổi ra, có muốn nhấc vật cả tấn lên cũng chẳng phải 
vấn đề gì. 


Lạt ma Á La thảm nhủ: "Không, đâu không phải hang gió, đây là nơi cổ nhân tu luyện phương 
pháp hô hấp. Điều hóa nhịp thở của bản thân, để cơ thể thuận theo hướng gió mà tiến lên, gian 
thạch thất huấn luyện này so với gian thạch thất có pháo khí chỉ huấn luyện thân thủ kia cũng 
phải cao hơn một bậc. Bọn Cường Ba thiếu gia đến cả phương pháp hô hấp cơ bản còn chưa 
nắm được, xem ra chỉ còn ta thử một phen coi sao vậy, với năng lực hiện nay của ta, rốt cuộc là 
có thể đi trong cơn lốc xoáy này được bao nhiêu bước đây? " 


Lạt ma Á La quay sang bảo Đa Cát: "Đây là tường gió, bất cứ vật thế nào cũng không gượng ép 
mà đập phá, mà chỉ có cách thuận theo hướng gió, điều chỉnh hơi thở của mình và nhịp gió sao 
cho đồng điệu thì mới có thể đi ra khỏi cơn lốc vòi rồng cỡ nhỏ này được. Đa Cát, đưa Thiên 


=. Tƒ 


châu của cậu cho tôi. 


Trang 798/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đa Cát ngơ ngác không hiểu đưa mắt nhìn lạt ma Á La "Thất nhân Thiên châu." Lạt ma Á La 
phải nhắc lại lần nữa Đa Cát mới lấy thánh thạch ra đưa cho ông. Đại sư trang trọng đeo viên 
thánh thạch lên cổ mình, sau đó nặng nề dịch chuyển về phía tường gió. 


Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát nhìn theo lạt ma Á La đang khó nhọc cất bước tựa như người đi 
trong cơn bão tuyết, thân thể gần như nghiêng với mặt đất một góc ba mươi độ, cơ thịt trên mặt 
người bị gió thổi rần rật như tờ giấy mỏng. Nhà sư già đã tiến lên được ba bước, đúng vào lúc 
Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát đều cho rằng ông đang dần quen với nhịp độ của tường gió thì 
đột nhiên dưới sàn nhà toác ra một cái hốc, đại sư hụt chân rơi xuống đó rồi lại bị một luồng lực 
khổng lỏ hất bổng lên. Tình huống vô cùng tệ hại, mắt thấu lạt ma Á La đã bị cơn lốc vòi rồng 
cuốn vào, kế đó sẽ bị bắn văn ra khỏi tâm cơn lốc hệt như cái móc kim loại vừa rồi, với tốc độ 
ném văng như vậy, không ai đủ khả năng đón bắt lấu ông cả. Có điều phản ứng của lạt ma Á La 
vẫn còn nhanh nhẹn, hai chân vừa rời khỏi mặt đất liền biết ngay tình cảnh thập phần nguy cấp, 
thân thể xoay chuyển, không cần ngắm chuẩn đã vung tau phóng dâu móc vào bên cạnh cửa đá. 
Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát liền vội vàng hợp sức kéo lạt ma Á La trở lại. 


Gương mặt già nua của lạt ma Á La bị gió thổi cho biến dạng, lờ mờ tím tái cả đi, nhiệt độ thấp 
bên trong tường gió cũng khiến người ta không dễ chịu đựng chút nào. Vị sư già lắc đầu nói: 
"Không được, không qua được, không qua được đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba giơ mũi khoan thép và dây thừng trong tay mình lên nói: "Vậy thử cách của 
tôi nhé? " 


Lạt ma Á La chợt mỉm cười, không ngờ ông lại quên mất giờ đang là thế kỷ hai mươi mốt rồi, 
trong khu vực có gió mạnh, sử dụng cách dắt dâu leo núi, không nghỉ ngờ gì nữa, chính là 
phương pháp tốt nhất. Những vận động viên leo núi khi đi vào vùng có gió mạnh, liền dùng dâu 
thừng bảo hiểm nối tất cả thành viên trong đội lại với nhau, mà sợi dâu ấy lại được móc vào các 
mũi khoan thép ghim sâu xuống đất. Bọn họ chỉ cần đi qua, chứ không phải đến đây để tiếp 
nhận khảo hạch, mà bản thân ông cũng biết, nếu muốn tiếp nhận những bài huấn luyện kiểu địa 
ngục này, rồi lấu cứng chọi cứng để thông qua khảo hạch, cả ba người bọn họ đều không đủ tư 
cách, thậm chí cả mười tám tòa Thánh luyện đường họ cũng không qua nổi chứ chẳng đùa. Có 
điều, nếu chỉ muốn đi qua nơi này, thêm nữa lại còn có cả đầu một ba lô chứa các thiết bị hiện 
đại, tình hình hẳn phải khác đi nhiều rồi. 


Lạt ma Á La lại thêm một lần nữa tán thưởng cơ trí của Trác Mộc Cường Ba. Cuôồng phong thổi 
xuống đất so với trực tiếp từ hang gió thốc ra thì uy lực đã yếu đi khá nhiều rồi, Trác Mộc Cường 
Ba ghim chặt chắc chắn từng mũi khoan thép xuống nền đá, mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, 
song dùng phương pháp này ba người cuối cùng cũng miễn cưỡng bỏ qua được chỗ tường gió. 
Lúc ra khỏi cánh cửa ấu, cả ba đều hơi run rấu, đúng là gió lạnh thấu xương mà. 


Thời gian không còn nhiều, những mũi khoan thép và dây thừng đã dùng kia không thể rút 
mang đi được nữa, dù sao thì cũng không chỉ có mỗi một bộ trang bị như thế. Trong các thông 
đạo bên trong hang lớn này họ lại phải chạy đua tốc độ với đám "dây leo" không mắt kia. Lần 
này thì chưa chạu được mấy chốc, Đa Cát đã phát hiện lòng thông đạo bỗng trở nên trơn hơn 
rất nhiều, đám dây leo bám trên vách tường cũng bắt đầu rỉ nước ra. Đa Cát nói: "Nước đã thấm 
qua rồi hay sao ấy nhỉ? Không biết có uống được không nữa? " Nói xong liền định vươn tay giật 
một đoạn dây leo mà mút nước. Đã nhọc nhằn suốt cả mấy ngày trời, nước và thức ăn của ba 


Trang 799/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người đều hết sạch, người nào người nấy đều khô ran nứt cả miệng còn đám dây leo này thì vẫn 
chưa hoàn toàn trở nên to mập vươn ra, lấu nước chúng uống dường như cũng không phải là 
việc gì quá đáng cho lắm, cả Trác Mộc Cường Ba cũng định làm theo Đa Cát. Lạt ma Á La dõi 
mắt nhìn một cái ba lô vải buồm rách nát do đám dây leo đưa đầu qua chỗ họ, trông chẳng khác 
gì một cánh buồm đã ngâm trong nước biển không biết bao nhiêu năm, chỗ nào cũng rách rưới 
nát bươm nát bả, những vật liệu bằng thép bên trong gỉ hoen gỉ hoét, ông chọt giật thót mình, 
đây là... 


"Không được chạm vào! " lạt ma Á La hét lớn một tiếng, khiến cánh tau Đa Cát dừng sững lại 
giữa không trung. Lạt ma Á La bóp chặt cổ tau Đa Cát, hất ra xa khỏi bức tường có đám dâu 
leo, nghiêm trọng nói: "Cũng không nhìn thử xem chúng ta đang ở chỗ nào, nước ở đây có thể 
tùu tiện chạm bừa vào được hay sao hả? ” 


Nói đoạn, ông liền lấy ống tay áo quệt lên rìa đám dây leo nhẫy nước kia, nước như dầu thấm 
vào cải bố, chẳng mấy chốc đã loang cả vạt áo lạt ma Á La, để lại một mảng ướt khá lớn. Ông 
dùng tay khẽ vê vê vạt áo, phần vừa dấp nước kia không ngờ đã bay bay tan biến ra như tro đốt 
giấu, trên ống tay áo để lại một lỗ thủng lớn. Trác Mộc Cường Ba vốn định lên tiếng thanh minh 
cho Đa Cát, nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến không thốt nên được lời nào nữa. 


Sắc mặt lạt ma À La trầm xuống: "Chúng ta đang ở đoạn mô phỏng ruột người, có lẽ là đã tiến 
vào vị trí của tá tràng rồi, dịch tiết ra trên vách tường này toàn bộ đều là cường toan đấy, cậu 
còn muốn uống nữa không? Chỉ cần một giọt nhỏ vào tay là đủ khiến cả bàn tay cậu nát bét ra 
rồi! " 


Ba người đành cố nhìn cơn khát, tiếp tục tiến lên phía trước. Đa Cát vẫn còn chưa hết kinh ngạc 
hỏi: "Pháp sư đại nhân, sao ngài lại phát hiện ra thế? " 


Lạt ma Á La đáp: "Dây leo ở đây đều đã hơi ngà vàng, cũng không phình to lên, dường như 
không giống với những chỗ khác lắm; sau đó tôi lại nhìn thấy cái ba lô vải buồm kia, rõ ràng đó 
chính là đồ của bọn lính đánh thuê, nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng khác gì thứ đã bị vứt bỏ nhiều 
năm rồi, chỗ nào cũng thấy dấu vết bị ăn mòn; hơn nữa vị trí của chúng ta hiện nay chính là 
phần ruột trong kết cấu mô phỏng theo cơ thể người của cổ nhân, vì vậy tôi cho rằng dịch thể 
tiết ra trên vách tường này có điều cổ quái." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà chỗ nàu chẳng phải đã bỏ hoang phế gần nghìn năm rồi 
hay sao? Những người cổ đại ấy làm sao giữ được cường toan trong cả nghìn năm như thế? " 


Lạt ma Á La khẽ cười nói: "Không phải giữ cường toan, bọn họ chỉ cần bôi loại bột sinh ra 
cường toan lên vách thông đạo này là được rồi, những hóa chất ấy gặp nước là tự nhiên sẽ 
thành cường toan thôi. Sau khi cơ quan đóng kín, chúng sẽ lại khô thành bột phấn, bám vào 
vách tường. Về điểm này thì không cần phải nghi ngờ, đối với một tôn giáo cổ đại từ mấy nghìn 
năm trước đã thực hiện phân loại một cách có hệ thống ngành hóa sinh học, chuyện này có thế 
thực hiện rất dễ dàng. " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ biết cười khổ, ngoài ra gã cũng không còn tìm được phương thức nào 
để thể hiện tâm trạng của mình lúc này nữa. Trong thông đạo bốn phía đều rỉ ra dung dịch 
cường toan, tiến lên một bước là cái chết gần thêm một bước, không ai biết được đôi giày dưới 
chân mình có thể ngâm trong cường toan bao lâu. Cũng may là đoạn thông đạo nàu không đến 
nỗi dài lắm, chỉ mấy phút sau họ đã đến cuối đường. Đây là một đoạn ống hình tròn thẳng đứng, 


Trang 800/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lối ra là một cửa hang tròn đường kính chừng ba chục mét, cách mặt đất khoảng hai ba chục 
mét, đường ống không thẳng chín mươi độ xuống, mà lại vặn vẹo uốn khúc, vách ống cũng có 
rất nhiều nếp nhăn hình tròn. Nhìn dòng dung dịch axít không ngừng chảy ra nhơm nhớp, Trác 
Mộc Cường Ba hỏi: "Giờ phải làm sao đây? Chúng ta làm sao leo lên đó được? " 


Lạt ma Á La thở chầm chậm bình ổn. Lối ra nàu đích thực là to đến lạ kỳ, nhưng nếu muốn leo 
lên mà không chạm vào bốn vách tường thì gần như là không thể thực hiện được. Cho dù giàu 
của họ còn cầm cự được thêm một lúc nữa, nhưng bốn vách tường đều là đám dây leo ngoe 
nguấy chỉ chực quấn lấy người ta, đến đây đã là cùng đường tuyệt lộ rồi. 


Đa Cát đột nhiên chỉ lên vách tường: "Nhìn kìa, trên tường có một cái hang, chúng ta có thể đi 
sang thông đạo khác cũng được.” 


Trác Mộc Cường Ba nheo mắt nhìn thử, nước trong hang đó nhễu ra còn nhiều hơn những chỗ 
khác nhiều, chảy xuống thành dòng, liền lắc đầu nói: "Lối ấu chắc là không đi được." 


Lạt ma Á La hài lòng gật đâu: "Đúng vậu, lối đó có lẽ là đường lên túi mật và tuyến tụu, đi vào 
thì chỉ có đường chết." 


Đa Cát bắt đầu phát cuống: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể ở đây chờ chết 
mà.” 


Lạt ma Á La quan sát tỉ mỉ đám dây leo bị ngập trong dung dịch cường toan, ngoài đặc điểm hơi 
vàng và không phình to ra quá nhiều thì hình như vẫn đang sinh trưởng rất mạnh mẽ, quả thực 
không thể hiểu nổi chúng là cái giống gì nữa. Lạt ma Á La nghĩ ngợi giâ lát rồi nói: "Thông đạo 
nàu không thẳng đâu, chỗ nào cũng có những nếp nhăn, có thể dùng dâu móc leo lên được 
đấy." 


Đa Cát băn khoăn: "Nhưng cái đám như dây thừng kia có để chúng ta qua không ấy chứ? " 


Lạt ma Á La nói: "Cậu có nhìn thấu không kìa, tốc độ sinh trưởng của đám rễ cây bị ngâm trong 
dung dịch kia có giảm ởi rõ rệt, chất cường toan này có vẻ cũng có tác dụng khắc chế nhất định 
với bọn chúng. Vậy thì chúng ta cứ lấy vật khắc vật đi." 


Đa Cát vẫn chưa hiểu ra, đến lúc lạt ma Á La lấy một mảnh vải lanh cắt ra thành hình miếng lót 
giàu, rồi dùng dây thép không gỉ buộc chặt dưới để giày, anh ta mới sực hiểu ra. Giờ thì đế giàu 
ba người toàn là dung dịch cường toan bám vào, quả nhiên, khi giẫm chân lên đám dây leo xúc 
tu kia, những sợi rễ nhỏ đã biết điều mà không quấn lấy chân, khó khăn nhọc nhằn mất một lúc, 
cuối cùng cũng leo được lên đến nơi. Lúc đi qua cửa hang khi nãy nói là lối vào túi mật, liền 
nghe bên trong có tiếng đá lăn "cục cục cục cục”, có trời mới biết trong ấu lại để huấn luyện cái 
gì nữa. Đa Cát hỏi: "Pháp sư đại nhân, không phải nói bên trong ấy là đường chết, đi vào là chết 
chắc? Sao bên trong lại vẫn còn đá lăn qua lăn lại thế? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp lời: "Ngu, chưa từng nghe đến sỏi mật bao giờ à? " Đa Cát nghe mà 
hoang mang chẳng hiểu gì hết. 


Cuối cùng cũng được trên bậc thêm, theo lạt ma Ằ La. đâu có lẽ là môn vị của dạ dày, vậy thì 
trước mắt họ chắc là dạ dày rồi. Nhưng cái dạ dàu họ trông thấu ở đây khác hẳn với dạ dàu mà 
Trác Mộc Cường Ba đi bệnh viện nội soi nhìn thấy. Có thể nói đây là một quần thể vô số các 
gian thạch thất lớn nhỏ liền kể nhau, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy đình viện sâu thắm, cửa đá 


Trang S01/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trùng trùng. Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm nói: "Cái này, cái nàu cũng gọi là dạ dày ư? " 


Lạt ma Á La nghiêm túc nói: "Chỉ là mô phỏng bên trong cơ thể người thôi, ai bắt buộc là nhất 
định phải y như đúc đâu, mà làm gì có ai làm được y như đúc chứ." Trác Mộc Cường Ba nghĩ lại 
thấu cũng phải, nếu có thể tạo ra y sì như đúc, vậy thì đâu chẳng phải một pho tượng Phật 
khống lô nữa, mà là một người khổng lồ hàng thật giả thể cao hơn một nghìn mét, trăm phần 
trăm giống như người thật, dù là với khoa học kỹ thuật của ngày nay, chuyện ấu cũng chỉ có thể 
nói là vọng tưởng mà thôi. 


Kế đó lạt ma Á La lại nói: "Phải hết sức cần thận, xem ra đây là một khu thạch thất huấn luyện 
liên hoàn, nhìn những cảnh cửa đá nàu xem, không biết có bao nhiêu gian phòng nhỏ nối liền 
với nhau nữa, vượt qua một phòng huấn luyện sẽ tức khắc bước ngay vào phòng huấn luyện tiếp 
sau nó, xem ra chúng ta đang dần tiếp cận đến bài huấn luyện khiêu chiến cấp cao nhất rồi." 


Trác Mộc Cường Ba bước lên một bước, cánh cửa sau lưng đóng lại đánh "sẳm” một tiếng, 
ngoảnh đầu nhìn, liền thấy những cánh hoa đá xoắn ốc lại với nhau khóa chặt thông đạo hình 
tròn, trông như một đóa sen tám cánh. Đã được nghe lạt ma Á La nói về cửa đá ở Cánh cửa 
Sinh mệnh, Trác Mộc Cường Ba biết rõ đây chính là bạch trì, chỉ cần dùng nước là có thể mở ra 
hoặc đóng lại chứ không cần dùng tới máu. Quan sát bạch trì ở cự lụ gần, Trác Mộc Cường Ba 
và lạt ma Á La đều ngầm hiểu, khẽ gật đâu. Quả nhiên những sợi trong bạch trì nàu và hệ thống 
rễ dâu leo chằng chịt khắp các chỗ khác trong hang động này là cũng một loại vật chất, chỉ có 
điều sợi ở đây ngắn hơn và phân bố dày đặc hơn, chẳng những thế hình như lại còn được 
nhuộm thành màu đỏ nữa, trông như cơ thịt của vật sống đang khẽ nhu động vậu. 


Đa Cát thử bước trên nền đá, tiếng động "ầm ầm” vang lên, các phiến đá lát nền lần lượt tách 
ra, để lộ những khoảng trống không đồng đều. Mỗi phiến đá lát ước chừng khoảng bốn mét 
vuông, bên dưới những phiến chưa bị lật là trụ đá cũng to bằng ngần ấy, một số trụ đá đã bắt 
đầu tụt xuống, tiếng động ầm vang vừa rồi chính là do những trụ đá này phát ra. Còn bên dưới 
những phiến đá đã lật ra là một cái rảnh sâu chừng ba mươi mết, dưới rảnh là một chất lỏng 
màu xanh vàng nhạt, bong bóng nước chốc chốc lại sủi lên những làn khói vàng mù mịt, Trác 
Mộc Cường Ba không thể cưỡng mình không nghĩ đến một từ ngữ đáng sợ khiến người ta lạnh 
hết cả sống lưng - Hồ vương thủ. 


Mặc dù vẫn chưa dám khẳng định đó là "vương thủy" có thể hòa tan cả vàng, nhưng nhìn bẻ 
ngoài thì có vẻ cũng không hơn kém nhau là mấy, loại axit có tính bau hơi rất mạnh nâu không 
thể giữ được cả nghìn năm, vậy tức là chúng cũng vừa được đổ nước vào mà chế ra. Sắc mặt 
Trác Mộc Cường Ba hơi tái đi, cất tiếng hỏi: "Đại sư, đây là vương thủy đúng không? " 


Ánh mắt lạt ma Á La lại càng nghiêm túc hơn trước, chỉ nghe ông nói: "Không biết nữa. Nhưng 
có một điều rất rõ ràng là, tính bay hơi của nó rất mạnh, nấn ná ở đây lâu cũng không phải 
chuyện hau hớm gì, chẳng mấy chốc nữa cả chỗ này sẽ biến thành một gian phòng hơi độc đó. 
Nhìn khoảng cách giữa những trụ đá thì dường như gian phòng này chỉ để khảo nghiệm khả 
năng nhảy nhót của chúng ta thôi, nghĩ cách nhảy qua rồi tính sau." 


"Chỉ là để khảo nghiệm khả năng nhảy nhót? " Trác Mộc Cường Ba muốn khóc không được mà 
muốn cười cũng chẳng xong, khoảng cách giữa những trụ đá này gần thì năm mét ba mét, xa thì 
đến hơn chục mét, hơn nữa lại cao thấp không đều, mà lại chỉ có hai mét để chạy đà, dù là vận 
động viên nhảy xa chuyên nghiệp chắc cũng không thể nhảy xa được đến vậy. Trác Mộc Cường 


Trang 802/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba không khỏi nhớ lại chuyện nhảy lên trụ đá vượt qua cái đầm ở Bạch thành, lần đó so với lần 
này thật đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rơi xuống đầm còn có thể được người khác 
kéo lên, chứ ở đây mà rơi xuống thì một chút hụ vọng cũng không có nữa. Tuy vậu, với thân thủ 
của lạt ma Á La cùng sự giúp đỡ của dâu móc, lần nàu cũng vượt qua được, chỉ có kinh hãi thôi 
chứ chứ cũng chưa nguy hiểm gì, đại sư ở bên kia rãnh cho cửa mở ra, các phiến đá lát sàn lại tự 
động trở về trạng thái ban đầu. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát rón ra rón rén rồi cuối cùng cũng 
chạy sang. 


Gian thạch thất thứ hai còn lớn hơn gian đầu tiên, khoảng cách giữa các trụ đá xa hơn, chẳng 
những vậy, bốn phía vách tường còn vang loeen tiếng "phách phách" đặc biệt của pháo khí nén, 
bắn vào các trụ đá nghe "bùm bùm bùm”. Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát nghe mà hãi hùng 
khiếp vía, thi thoảng lại có quả pháo khi bắn trượt lao thắng xuống hồ axit, lập tức làm tóe lên 
một quảng bọt nước, mặc dù đã cách một quãng xa, nhưng quả tim hai vị khán giả dường như 
vẫn bám chặt theo lạt ma Á La đang dựa vào dây móc treo người giữa các trụ đá kia. 


Điều làm Trác Mộc Cường Ba lo lắng nhất là, nếu cứ tiếp tục thế này phát triển lên, vậu thì gian 
thạch thất tiếp theo chẳng phải sẽ có gió mạnh siêu cấp hay sao? Không thể dựa vào dây thừng 
và móc bò qua đó được, ba người chết là cái chắc! 


Có điều, Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát bước đến cửa gian thạch thất thứ ba mới nhận ra, nơi 
này hoàn toàn không như họ nghĩ. Bên trong gian thạch thất thứ ba nàu không hề lát đá phiến 
hình vuông, mà được khoét thành từng đường rảnh một, không chỉ dưới mặt đất có, mà cả bến 
vách tường cũng toàn là các đường rãnh như thế. Lòng rãnh thì bị những thứ như rễ cây hay dâu 
leo lấp kín, nhưng ở rất nhiều chỗ lại như bị ăn mòn, để lộ ra khoảng trống lớn, còn lại thì đa 
phần bên trong các rãnh ấu đều là dâu leo đang không ngừng bành trướng với tốc độ kinh 
hoàng. 


Bước vào thạch thất, đứng bên mép, nhìn những khe ngang rãnh dọc trải dài, cảm giác tựa hồ 
như trở về từ chiến trường nơi đồng bằng, mỗi rãnh rộng chừng ba đến năm mét, nhưng khoảng 
cách giữa các khe rãnh thì ngược lại chỉ chưa đầy năm mươi phân, Trác Mộc Cường Ba không 
nén nổi buột miệng hỏi: "Đại sư, những thứ này dùng để làm gì vậy? " 


Lạt ma Á La lắc đầu nói: "Không biết, dù sao cũng phải cần thận." Lời vừa mới dứt, bỗng nghe 
"rảắm" một tiếng lớn, cánh cửa đá bọn họ chuẩn bị sẽ đi ra bỗng nổ tung. Một làn khói bốc lên, 
Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La tức khắc có phản ứng, "có người! " Bọn họ liền kéo ngay Đa 
Cát nhảy xuống một cái rãnh rộng rãi trống không, mặc dù đám dây leo ở rãnh bên cạnh không 
ngừng khua khuấy múa mau, có thể nói là gần trong gang tấc, nhưng cũng không đến nỗi vượt 
qua khoảng cách giữa các "chiến hào” nàu. 


Phục người bên trong rãnh, Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rất rõ ràng, một phần tử vũ trang 
cầm đuốc tiến vào gian thạch thất, họ khục khặc kiểu như hít phải bụi. Kế đó là một bóng người 
cao lớn bước vào, ngoảnh lại phía sau hô quát: "Mau vào đây, Cổ Lực! Chó chết, ở trong nàu 
cũng có cái thứ chó chết ấu! " 


Lại một người tương đối nhỏ con lách vào, tay còn kéo theo một người khác, người đó chống 
mũi súng xuống đất, yếu ớt lên tiếng: "Anh Quân, cám ơn anh." Người cao lớn gọi là "Anh 
Quân" kia giơ khẩu súng trong tay lên nói: "Nói ít thôi, trong này hình như tương đối an toàn, 
tránh đi một lúc rồi tính sau." Người đầu tiên bước vào chửi ẩm lên: "Long Quân, Cổ Lực, chúng 


Trang 803/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mày còn đứng đấy lèm bèm cái gì nữa, muốn chết hả, còn không mau kéo Trần Mao ra đâu! " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy hết sức rõ ràng, ở phía sau lưng bọn họ, những sợi dây leo to 
bằng cổ tay người tựa như xúc tu của một con bạch tuột khổng đang lăm le len vào qua cánh 
cửa. Đám lính đánh thuê săn trộm đã bị đánh tan ở Khả Khả Tây Lý này do một đội trưởng tên 
là Cam Đức Giang dẫn đầu, khi đó bị bọn bọ cạp trắng đuổi cho hết cả đường chạy, đã phải tách 
đôi ra chia đường mà chạy. Hắn và Max mỗi người dẫn chừng mười người, tất nhiên Max dẫn 
theo trùm săn trộm ở Khả Khả Tây Lý thuở trước là Tâu Mễ và mãnh tướng Lôi Ba, còn cả chín 
người đội này toàn thuộc loại trung bình yếu. Cam Đức Giang hết sức hoang mang bối rối, lại lỗ 
mãng ởi sai hướng, cứ thế lao luôn vào giang thạch thất ở gần mình nhất. Không có Thiên châu 
làm tín vật nhận diện, đám người này chẳng khác gì không mang theo thẻ công vụ đi lại trong 
Tổng cục An Ninh Quốc gia Mỹ, các cơ quan trong thạch thất liền tấn công chúng một cách 
điên cuồng, đến giờ đã chết mất năm tên, lại còn một tên Trần Mao sống dở chết dở. Mà thạch 
thất ở đây thì đi hết gian này lại đến gian khác, cơ hồ đi mãi cũng không đến tận cùng, cả bốn 
người đều đã sức cùng lực tận, sắp gục đến nơi rồi, lúc này tốt xấu gì cũng tìm ra được một gian 
thạch thất không có cơ quan mà lại có khoảng trống, cả bọn không hề phát hiện ra bên trong đã 
có người, cứ dựa tường ngồi phịch luôn xuống, há miệng thở hổn hển. 


Trác Mộc Cường Ba thật ghét chiến tranh, nhưng gã không cho rằng mình tay không ởi ra vẫu 
chào người ta là có thể vượt qua ải khó, bất đắt dĩ vẫn rút khẩu tiểu liên giảm thanh nòng 5.8 li 
kiểu QCWOB cầm trong tay. Đa Cát cũng biết hai vị Thánh sứ đại nhân và bộ hạ của họ là oan 
gia đối đầu, tuy không muốn đối kháng, nhưng vẫn không kìm được mà vân vê chuôi đao giắt 
nơi thắt lưng. 


Trang 804/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 416G - Huyết Trì Siêu Cấp 


Merkin hít sâu mấy hơi liền, ghìm giọng bình tĩnh nói: "Có phải là cung điện của ma quỷ hau 
không thì tôi không dám nói, nhưng từ lúc bước vào khe sâu tăm tối dưới lòng đất này, tôi đã 
biết rằng chúng ta phải đối mặt với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến. Chúng đã 
được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn nghìn năm nay, nguyên nhân chúng đột nhiên biến 
mất thì chỉ có trời mới biết được, nhưng tôi có thể khẳng định, đó nhất định là... một trận đại 
nạn! ” 


Bốn chữ cuối cùng của Merkin buông ra vừa hằn học lại pha lẫn sợ hãi, chứng tỏ cuối cùng hắn 
cũng bị tôn giáo hệt như một câu đố này khiến cho chấn động tột độ rồi. 


Hai bên cách nhau chừng một trăm năm mươi mét. 


Trác Mộc Cường Ba cảm súng ngoảnh sang nhìn lạt ma Á La, lạt ma Á La vừa khéo cũng đưa 
mắt nhìn sang phía gã, cả hai cùng lắc đầu. Bốn tên lính đánh thuê đó ngồi ở chỗ rất khuất, nửa 
thân dưới và sau lưng đều ẩn trong rảnh thì không nói, cái tên Trần Mao chỉ con hơi mà không 
còn sức kia vừa hay lại chặn đúng góc chết trong tầm mắt ba người còn lại, chỉ cần xử lý hắn, ba 
kẻ kia sẽ tức khắc cảnh giác, vẫn còn đủ thời gian phản ứng. Đám lính đánh thuê này quả nhiên 
không phải một đám tầm thường. 


Nhìn tình hình này thì bốn tên đó nhất thời chắc cũng chưa dịch chuyển, Trác Mộc Cường Ba 
đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất, chỉ cần tên Trần Mao để lộ ra một khoảng trống 
nhỏ, gã sẽ có thể liền một mạch giải quuết hai tên, còn lại hai tên, vậu là bọn Trác Mộc Cường 
Ba và chúng sẽ ở thế cân bằng. Đang rình mò chờ đợi, bỗng nghe "cộp" một tiếng, Trác Mộc 
Cường Ba cảm giác sau lưng mình bị ai đó vỗ vỗ vào, cứ ngỡ là Đa Cát, liền nói: "Đây là chuyện 
liên quan đến tính mạng, đừng làm ồn nữa, Đa Cát." 


Đa Cát ở phía trước Trác Mộc Cường Ba ngó đầu lại, hai mắt mở to nhìn Thánh sứ đại nhân, lấu 
làm kỳ quái với cách nói của gã. Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, Đa Cát ở phía trước, lạt ma 
Á La cũng ở phía trước, vậu thì sau lưng là... Trác Mộc Cường Ba vội xoay đầu lại nhìn, đúng lúc 
ấu, bốn tên phần tử vũ trang ở đằng xa đột nhiên kêu rú lên, âm thanh đầy vẻ kinh hoảng, rõ 
ràng là bọn chúng đã bị dọa cho vỡ mậtỈ 


oOo 


Merkin và Soares sải chân chạy thục mạng, điên cuồng lao vút đi với tốc độ vượt quá giới hạn 
chịu đựng của người thường, cuối cùng cũng thoát được cái thứ mập mạp giống dây leo mà 
chẳng phải dây leo, giống xúc tu mà cũng chẳng phải xúc tu kia. Đoạn đường này dường như lại 
trở về cung điện ba tầng ban đầu, nhưng cả Merkin và Soares đều biết rõ tuyệt đối không phải 
chỗ ấu, vì hai bọn ụ đã vòng qua vật thể như bọt biển chạy về phía sau, từ đầu chí cuối vẫn đi 
sâu thêm vào bên trong vách đá, nơi đây chắc chắn là một nơi hoàn toàn mới mẻ. Không có dâu 
leo, thông đạo lại được mài cho vuông vắn thẳng thớm, bốn phía được sơn thêm một lớp đỏ 
thẫm, trên tường vẽ đủ kiểu đồ án màu sắc rực rỡ mỹ lệ. Vừa có tranh vẽ Phật Sinh Song Thụ, 
Quan m Tọa Liên, Phật Tổ Niêm Hoa của Phật giáo, lại có cả Thiên Mẫu Cống Môn Kiệt Ma 
giảng pháp, A Vĩ Đê Thanh Ma gây hấn, nữ thần Tư Tất Mạc phục ma của Bản giáo, ngoài ra 


Trang 8052.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn có các hình vẽ Ngũ Tinh Tài Thần, Nguyên Thủy Lão Mẫu, Hắc Long Thần gieo rắc ôn 
dịch của người Tạng. Đối với Merkin và Soares, tất cả các hình vẽ này trông khủng bố tà ác, 
dáng vẻ nhân vật hầu hết đều hung dữ đáng sợ, lại thêm cả những vệt máu khô phun tóe lên 
tường, hai bọn cũng chẳng muốn quan sát cho kỹ càng làm gì. 


Dưới sàn lát loại ván gỗ giống như ở bên trong tòa tháp ngược đầu tiên, cũng bị nhuộm thành 
màu đỏ. Mấy trăm năm trôi qua rồi mà những tấm ván gỗ này vẫn đỏ rực đến ghê người như 
thế, đỏ tươi như màu máu. Bước đi trên sàn gỗ, nghe phát ra những tiếng cót két cọt kẹt, lại còn 
không thấy cửa rả gì, hai người bọn Merkin nhìn lên chỉ thấu một màu đỏ máu, dưới ánh đèn 
vàng vọt u ám cảm giác cứ liên tục có máu thấm ra. 


Trong thông đạo lại bắt đầu xuất hiện xương cốt, những xương cốt không hiểu đã có từ mấu 
trăm năm trước, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào chân tường, rải kín khắp dưới đất. Ở đâu có 
vẻ như chưa từng có bất cứ sinh vật nào xuất hiện, những bộ xương vẫn giữ nguyên trạng thái 
lúc chết, hầu như đều sải tau choãi chân nằm chết thẳng cẳng, cũng có những bộ bóp cổ nhau, 
có bộ tự bóp cổ mình, hoặc dùng vũ khí đâm chém nhau, thậm chí còn có cả cắn nhau. Soares 
nhìn xuống chân nói: "Xem ra thì đám giáo đồ Mật giáo này tự tàn sát lẫn nhau hoặc đánh nhau 
với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào rồi." 


Merkin nói: "âm nhập? Không, ở đây ẩn mật thế nàu, những người này không có khôi giáp, 
trên tay không có vũ khí, hầu hết những thứ dùng để tấn công đều là pháp khí cả, tôi nghiêng 
về phía bọn họ tự tàn sát lẫn nhau hơn. Có điều, đây là chuyện từ mấy trăm đến cả nghìn năm 
trước, nhất thời cũng khó mà đoán ra được. Giờ đã hết đường lui rồi, chúng ta chỉ còn cách xem 
phía trước có lối ra không, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đi trong lòng núi lên phía trên phải 
không? " 


Soares gật gật đầu đồng ý. Merkin lại nói tiếp: "Cứ tiếp tục thế này, chắc là sẽ lên đến mặt đất 
trên kia thôi. " 
Soares nói: "Bên trên chính là di chỉ Cổ Cách rồi." 


Merkin gật đầu: "Đúng vậy, có trời mới biết trên đó là phần nào của di chỉ Cổ Cách, mong là 
không phải chỗ lắm người." 


Đi được vài phút, ánh mắt Soares sáng bừng lên: "Phía trước có cánh cửa." 


Merkin chỉ tau xuống đất nói: "Ứm, phía trước còn có người nữa." Xương cốt dưới đất cũng bắt 
đầu nhiều lên, có một đống tán loạn rõ ràng là mới bị đá văng lung tung. Soares nói: "Chẳng lẽ 
đâu đã vào phạm vi của di chỉ Cổ Cách rồi à? " 

Merkin lắc đầu: "Không giống cho lắm, mà đám người ấu là đi từ bên trong ra, chẳng lẽ... chẳng 


lẽ chúng đã đi trước chúng ta một bước rồi à? " 


Soares nói: "Chưa chắc, cũng có khả năng là bọn thằng Max, lúc tách ra ở chỗ lũ bọ cạp trắng 
chúng ta đi đường dưới vòng một vòng lớn cơ mà. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn chuột 
đã đi trước chúng ta rồi, tùu cơ ứng biến vậy. " 


Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai không gian khác hẳn nhau. Phong cách kiến trúc ở đâu 
hoàn toàn khác với ba tầng lầu gác ở miệng pho tượng Phật khổng lô, có vẻ không dính dáng 
chút gì đến kiến trúc kiểu Tây Tạng thông thường, nếu không phải thi thoảng vẫn thấu phần còn 


Trang 806/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sót lại của vài pho tượng Phật hình dáng quái dị, Merkin và Soares đã ngỡ mình đến pháo đài 
của ác quở hút máu trong truyền thuyết rồi. 


Cánh cửa vừa mở ra, đầu tiên là một dãy bậc thang dài dẫn thẳng lên trên, mọi thứ trong nàu 
tựa như không hề liên quan đến hình vuông hay các hình góc cạnh, mà đều là các kiến trúc có 
đường biên tròn trịa, đến cả bậc thang cũng là những thanh tròn chồng ghép lên nhau. Trèo lên 
bậc thang, cảnh tượng trước mắt bọn y lại càng kỳ lạ hơn nữa, các kiến trúc cao thấp chằng chịt 
hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng, tất cả phòng ốc nhà cửa không ngôi nào có mái, tựa 
như chiếc xe đua hạng sang đã gập mui lại, có thể thấy hết toàn bộ những gì bên trong. Các 
gian phòng này đều được nối liền bằng những bậc thang lên xuống, giữa các phòng và vách đá 
lại có khoảng cách rõ rệt. Nhìn kỹ ra mới phát hiện, những gian phòng ở giữa đều xâu trên một 
trụ đá khổng lồ, giống như những con ngao sò xâu trên que tre vậy, còn các gian phòng ở bốn 
phía thì vươn ra khỏi vách đá lơ lửng như những sạn đạo, chỉ khác là trên sạn đạo toàn các 
phòng ốc, nhưng không có mái. Ngoài ra còn cả những cây đuốc etvlen cắm ở khắp nơi, nhắc 
nhở hai người bọn Merkin rằng ít nhất đã có một nhóm thuộc phe bọn y đã tới đây trước rồi. 


Merkin và Soares đang từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc một cái là có thể thu hết toàn bộ kiến 
trúc như một pháo đài này vào trong tầm mắt, phong cách kiến trúc kỳ dị khiến cả hai người 
thêm một lần nữa được mở rộng tầm nhìn. Khóe miệng Soares giật giật một hồi, lắm bẩm nói: 
"Trời ơi, đâu là một tòa pháo đài chạm rỗng, bọn họ đục rỗng cả một tòa núi thành pháo đài. 
Nhìn những gian phòng kia đi, cả những bậc thang hình trụ tròn nối liền chúng nữa, toàn bộ đều 
nối liền một thể, nguyên một quả núi khoét ra điêu khắc thành đấy. Không, không thể nói là 
điêu khắc được, phải nói là đào khoét mới đúng. Trời đất, kỹ thuật quái quủ gì thế này, tôi chưa 
từng gặp kiến trúc nào thế này cả." 


Nét mặt Merkin không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng lắng nghe kỹ thì không khó nhận ra, hàm răng 
hắn đang run lên, chỉ nghe hắn khó nhọc nói: "Đây chưa phải là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, 
anh thử quan sát kỹ những gian phòng này xem, nhìn phần bên trong ấy, chúng làm anh nghĩ 
đến cái gì..." 


Giờ Soares mới để ý thấy, dường như cũng không nên gọi những gian phòng không có nóc này 
là phòng ốc, gọi là những cái bể lớn thì có vẻ chính xác hơn, vì chúng đều có hình quả trứng, 
hoặc hình cái thùng, hay cái bát, hoặc thậm chí là hình con nhộng, hình cái khay, những thứ 
thùng, chậu, bát, đĩa, khay nàu xếp chồng chất lên nhau, khiến cho kiến trúc vốn dĩ đã kỳ dị lại 
càng thêm phần quái đản. Mới đầu còn chưa cảm thấy gì, nau nghe Merkin nhắc nhở, Soares 
mới nhìn ra đầu mối bên trong, địa hình như nước chảy qua cầu, lại như hố trũng ở Ca Nạp 
Tư(1), đâu chẳng phải là... Soares thần người ra một lâu mới run run giọng nói: "Huyết trì..., một 
cái huyết trì dài rộng đều trên hai trăm mét, cao đến hai chục tầng lầu! Trời ơi, điên mẹ nó rồi, 
đâu là cung điện của ma quỷ rồi! " Cả một toà pháo đài lập thể khoét vào lòng núi đá, không 
ngờ lại lại là một cái huyết trì siêu cấp do hàng trăm hàng nghìn huyết trì nhỏ hơn tổ hợp lại mà 
thành! 


Merkin hít sâu mấy hơi liền, ghìm giọng bình tĩnh nói: "Có phải là cung điện của ma quỷ hau 
không thì tôi không dám nói, nhưng từ lúc bước vào khe sâu tăm tối dưới lòng đất này, tôi đã 
biết rằng chúng ta phải đối mặt với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến. Chúng đã 
được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn nghìn năm nay, nguyên nhân chúng đột nhiên biến 
mất thì chỉ có trời mới biết được, nhưng tôi có thể khẳng định, đó nhất định là... một trận đại 
nạn! ” 


Trang 807/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bốn chữ cuối cùng của Merkin buông ra vừa hằn học lại pha lẫn sợ hãi, chứng tỏ cuối cùng hắn 
cũng bị tôn giáo hệt như một câu đố này khiến cho chấn động tột độ rồi. 


Lên tới hàng hiên dẫn vào huyết trì, máu trong cơ thể hai người như sôi lên sùng sục. Họ bước 
đi trên những hành lang hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, cảm giác như đang tiến đến rất gần 
tế đàn của tôn giáo thần bí ấy, còn bản thân mình chính là những tế phẩm được dâng lên. Từ 
trên cao nhìn xuống chỉ thấy một đốm lửa lập lòe như ánh sao, không thể xác định vị trí của bọn 
lính đánh thuê, còn đi lên đi xuống giữa những gian phòng lửng lơ lơ lửng này mấy vòng, thì 
khiến người ta hoàn toàn mất hết cả phương hướng. 


Mỗi lần bước vào một căn phòng là Merkin và Soares lại đều hết sức kinh hãi. Mỗi gian phòng 
này y như một cái huyết trì nhỏ, bên trong có rất nhiều thứ hình dáng kỳ dị mà bọn y chưa từng 
thấu bao giờ. Trong phòng gió thổi vù vù lạnh toát, theo lú thì không gian bít kín thế nàu không 
nên có gió mới phải, cách giải thích duy nhất chính là những vong linh nghìn năm kia vẫn còn bị 
giam cầm trong những gian phòng nhỏ này, oán niệm nghìn đời không tan khiến chúng hóa 
thành những cơn gió lạnh, gào thét mang mùi máu tanh đến với mỗi kẻ lạc bước đến đây. 
Những gian phòng — huyết trì ấu đều đóng cứng một lớp vảy máu khô dày bên trong, như nói 
một cách rõ ràng chân thực cho mỗi một người đến đây rằng, chúng phải uống bao nhiêu máu 
tươi mới đủ để tích được độ dàu như ngàu hôm na. 


Máu trong huyết trì cuối cùng chảy vào một cái rãnh trong phòng, giữa các phòng với nhau có 
rãnh nối liền, cũng có nghĩa là máu từ mỗi huyết trì đều có thể chảy từ gian này sang gian khác. 
Kết cấu dẫn nước được bố trí tỉnh vi và ở mỗi gian huyết trì lại hoàn toàn khác nhau khiến 
Merkin liên tưởng đến một xưởng hóa chất khổng lỏ, nơi mọi thứ đều kỳ bí huyền diệu, cả thế 
giới dưới lòng đất nàu như điên cuồng trong máu và lửa. 


Soares hít sâu một hơi khí lạnh: "Một nơi thế này khiến người ta phát điên lên mất. Không biết 
đã bao nhiêu năm rồi mà tôi ngửi trong không khí vẫn còn tanh máu, gió ở đâu đúng là khiến 
linh hồn con người phải run rấy sợ hãi, nơi này chỉ nên dành cho loài ma quỷ dưới địa ngục mà 
thôi. Đám giáo đồ của tôn giáo này rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Bọn họ tạo ra nhiều huyết trì như 
thế để làm gì? Cả một cái huyết trì khổng lồ cao hai mươi tầng lầu, cần bao nhiêu máu người thì 
mới đủ đầy đây? " 


Merkin xoay xoay cổ một cách không được tự nhiên cho lắm, ngồi xổm xuống bên mép một cái 
huyết trì, lắc đầu nói: "Đây không hẳn là huyết trì đâu. Anh nhìn kỹ mà xem, nhìn kỹ những chỗ 
này xem, bên dưới đây là một cái bếp lò, có thể đốt lửa đun nấu; còn cả đây nữa, anh có biết 
những cái rãnh có bánh xe lăn này để làm gì không? Ở Trung Quốc, thứ này gọi là máng 
nghiền, dùng để nghiền các vị thuốc thay cho cối xay; còn cả đâu, những thứ trông giống cái cối 
xay này nữa, và rất nhiều thứ chúng ta không biết là cái gì, chúng đơn giản chỉ là huyết trì thôi 
không sao? Cảm giác nó mang đến cho tôi là nơi đây tựa như một dây chuyên sản xuất, mỗi 
gian phòng giống như một phân xưởng nhỏ, tất cả các phân xưởng này đều có thể chuyển 
nguyên liệu qua các rãnh. Loại dây chuyền sản xuất tinh vi vừa có lửa nung lại vừa có nước rửa, 
ngoài ra còn có cả cối xay thế này, chỉ có công nghiệp hóa chất mới dùng đến mà thôi." 


Merkin đứng thẳng người lên, nói với giọng bí hiểm: "Không sai, tôi có cảm giác đây như thể là 
một dây chuyển sản xuất mà đám giáo đồ của tôn giáo cổ đại kia dùng để sản xuất hóa chất - 
một dây chuyền sản xuất hóa chất dùng máu làm nguyên liệu chính! " 


Trang S08/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức trông thấy thứ đang bám trên lưng gã. Ở rừng 
rậm Nam Mỹ gã từng gặp qua không ít quái thú, vậy mà lần này vẫn bị dọa cho giật mình đánh 
thót, một cảm giác kinh tởm và buồn nôn từ sâu thẳm dâng trào lên, khiến toàn thân gã rùng 
mình nổi cả gai ốc, suứt chút nữa thì kêu toáng lên giống tên lính đánh thuê kia rồi. 


Cái thứ trên lưng gã có thể nói là một con giun lớn nhẫn bóng múp míp, nhưng nó không có các 
vằn tròn giống con giun bình thường mà trơn tuồn tuột như da trẻ sơ sinh, bên trong ánh lên sắc 
hồng phấn như mặt trẻ con, to chừng bằng cánh tau đàn ông trưởng thành. Còn chiều dài, chỉ 
riêng phần bám trên lưng Trác Mộc Cường Ba thôi đã hơn một mét rồi, ngoài ra còn cả một 
phần lẫn trong đám dây leo bên dưới một rãnh khác. Có lẽ thứ này rơi từ trên cao xuống, nhìn 
điệu bộ thì có vẻ như nó đang thục mạng rời xa thân thể Trác Mộc Cường Ba. Nếu không phải 
nó có thể hình bồ tượng như thế, chắc Trác Mộc Cường Ba đã phán đoán đây là một con giun 
đũa rồi. Con giun dài đến mấy mét nàu không có ngũ quan, khẩu khí(1) trên đỉnh đầu vừa hay lại 
đúng hình chữ khí, bốn cánh môi nhầy nhầy thịt mở ra khép vào, cánh môi lại còn co vào dãn ra 
theo quy luật, tựa như đang dò đường trong không khí. Bên trong cái miệng ấy hình như lại có 
vô số xúc tu nhỏ đang nhu động, một thứ dịch thể dầm dẻ từ trong miệng không ngừng tuôn 
dọc theo thân thể nó, cuối cùng dính hết lên lưng Trác Mộc Cường Ba. Ngay khi nhìn thấu con 
giun đũa khổng lô, Trác Mộc Cường Ba liền mặc xác cả chuyện ấn nấp, nhảy bắn lên, kinh 
hoảng luống cuống hệt như con gái nhìn thấy gián vậy, chỉ muốn mau mau chóng chóng hắt đi 
cái thứ đáng sợ ấy ra khỏi người mình cho nhanh. Đa Cát cũng hét lên một tiếng, nhảy bật dậu. 
Quần áo ngoài của Trác Mộc Cường Ba chỉ dính phải một chút thứ dịch thể từ con giun ấy, 
không ngờ đã tan rã đi hết, lượt ngoài rơi tróc xuống như vỏ trứng, để lộ ra áo giáp chống đạn 
bên trong. 


Cũng còn may, mặc dù đã để lộ vị trí, nhưng bốn tên lính đánh thuê kia đã không còn hơi đâu 
mà liếc nhìn sang phía này nữa, bên phía chỗ bọn chúng cũng có mấy con giun đũa to như 
thế. Một con trong đó đang há to miệng, chất dịch tanh nồng màu vàng phun vọt ra, trúng ngay 
vào người tên Trần Mao đang thoi thóp dở sống dở chết. Trần Mao rú lên một tiếng kêu nát gan 
xé phổi, điên cuồng lấy hai tay phủi phủi lên lồng ngực bị dính phải cái chất nhơn nhớt ấu, vừa 
chạm vào một cái, một miếng da người liền tróc ra như mảnh lụa, để lộ những khúc xương sườn 
trắng hếu bên dưới cơ thịt đang nhu động. Bị chất dịch đậm đặc màu vàng ấy thấm vào, cơ thịt 
liển hóa thành nước máu, nước máu nhếu lên xương trắng, xương trắng liền chuyển sang màu 
vàng, rồi nhanh chóng từ vàng chuyển sang đen kịt, tan đi như cục pho mát để dưới ánh mặt trời 
vậy. Cam Đức Giang nhảy tót ra một quãng xa, ngoác miệng kêu toáng: "Chạy, cường toan đấy! 


H 


Bọn giun đũa không có mũi chỉ dựa vào bốn cánh môi trên miệng để cảm giác, dường như đã 
ngửi thấy mùi máu người tanh nồng, liền có thêm nhiều con giun nữa không ngừng ùn ùn kéo 
về phía cái xác bị hòa tan kia. 


Trần Mao chỉ kêu được nửa phút liền đổ gục xuống như một cái cọc gỗ, đồng thời lúc này lại có 
nhiều con giun khổng lỏ khác nữa đang uốn éo mình, vươn đoạn thân dẫầm dể axit, bên ngoài 
như mọc một lớp vỏ lạp xường ra khỏi đám dây leo bên trên. Cổ Lực thân hình tuy lùn nhỏ, 
nhưng lại chạy cực nhanh, đứng đằng xa xả một loạt đạn vào bọn giun đũa trên vách tường. Một 
con bị đạn bắn tung, đang bay trên không trung lại bị một loạt đạn khác bắn cho thân thể vỡ 
tung vỡ tóe, bên trong nó không ngờ lại còn vô số con giun con to chừng bằng đầu ngón taụ cái, 
dài độ mười lăm hai mươi centimet, rơi tung tóe bò nhung nhúc khắp nơi. 


Trang 809/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba được lạt ma Á La kịp thời nhắc nhở mới không lỗ mãng nổ súng. Lạt ma 
lớn tiếng nói: "Cố gắng tránh xa những thứ này ra, bọn chúng sống trong môi trường axit mạnh, 
thân thể ít nhiều cũng có chỗ dị thường." Còn bọn lính đánh thuê phía bên kia sau khi phát hiện 
ra ba người, liền vừa lần tránh bọn giun đũa vừa giương súng lên bắn tỉa, áp chế bằng hỏa lực, 
căn bản không cho họ cơ hội thảo luận hay phán đoán gì cả. 


Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Dừng lại, tiêu diệt bọn sâu này trước đãi! " Kết quả là đổi lấu một 
tràng súng hồi đáp, làm Đa Cát tức tối ngoác miệng ra chửi: "Bọn này điên hết cả rồi! " 


Nhiều quá, cả gian thạch thất lớn đầy rãnh sâu dường như được thiết kế đặc biệt cho bọn giun 
đũa khổng lồ nàu. Chúng nhung nhúc chui ra từ sau đám dây leo, vặn vẹo thân thể béo nẫn, 
chẳng mấy chốc đã chiếm hết toàn bộ "chiến hào". Một số con có nề nếp quy củ cứ phun ra 
từng đợt từng đợt mủ vàng, rải lên đám dây leo những vệt vàng kỳ dị, sau đó thuận theo những 
vệt vàng ấu mà nghiến đám dây leo trong cái miệng khi đóng khi mở kia, đám dâu leo gặp cái gì 
liền quấn chặt lấy cái ấy hoàn toàn không làm gì được bọn giun đũa này. Ngoài ra một số con 
khác dựa vào cái miệng để cảm ứng máu tanh thì cứ nghển nửa thân trên lên cao, cánh môi thịt 
nhăn vào duỗi ra không ngừng thu thập các tín hiệu làm chúng hưng phấn. Phần thân thể con 
giun nhỏ vừa rơi khỏi cơ thể mẹ, gặp phải bọn giun đã trưởng thành liền bị chúng không hề 
khách khí mà nuốt hết vào trong miệng. 


Chỉ chốc lát sau cả hai bên đều phát hiện ra, chỉ cần không đứng trên đoạn đường mà bọn giun 
nhất định sẽ đi qua, lũ sinh vật không mắt không mũi không tai này sẽ tựa như hoàn toàn không 
hề hay biết, ung dung nhàn nhã mà ăn đám dây leo kia, vậy là tất cả dồn toàn bộ sự chú ú lên 
phía đối phương. Vũ khí của đám lính đánh thuê này tuy rất tốt, nhưng súng tiểu liên giảm thanh 
loại QCWOB của Trung Quốc sản xuất cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, chiều dài khi lắp 
nòng giảm thanh vào là nửa mét, nặng 2, 2 ký lô, cách 150m có thể xuyên thủng mũ sắt, băng 
đạn lớn 50 viên của nó thuộc vào nhóm công nghệ hàng đầu trên thế giới. hai bên vừa tránh 
bọn giun khổng lồ và đám dây leo biết quấn người, vừa dựa vào địa hình để khai hỏa. Khá nhiều 
giun bị ăn phải đạn lạc bung bét ra hai bên trận địa, dịch thể tanh tanh màu vàng phun ra khiến 
người ta khó bề tránh kịp, còn thân thể chúng thì lại bị đám đồng loại không phân biệt gì hết 
nuốt sạch sành sanh. 


Trác Mộc Cường Ba bị chọc giận, lưỡi lửa nơi nòng súng khẩu tiểu liên giảm thanh phun ra 
không ngớt. Gã cầm súng đứng hẳn lên, nhằm về phía ba tên lính đánh thuê bắn rát một hồi: 
"Đến đây, cái bọn cần tiền không cần mạng chúng mà! ” 


Bắn hết sạch cả băn đạn, Trác Mộc Cường Ba mới ngồi thụp xuống. Bọn Cam Đức Giang ở bên 
kia đang lần dò ngồi xổm tiến lên phía trước, ngoác miệng ra chửi: "Thằng ngu, bắn lung tung 
như vậy cũng trúng được hải ” 


Long Quân ởi giữa đưa tau sờ bên má nóng rát, chửi một câu: "Con mẹ nó, mầu đá dưới đất bắn 
tóe lên cào rách mặt rồi." 


Cam Đức Giang quay đầu lại nhìn, thấy trên má Long Quân có vệt máu, mặc dù vết thương 
không sâu, nhưng một giọt máu đã nhều ra ngoài. Hắn cũng cùng lúc phát hiện, mười mấu con 
giun xung quanh đã ngừng ăn dây leo, nghển phần thân trước lên cao cả mét, không hẹn mà 
cùng chĩa miệng về phía Long Quân, tựa hồ như hưởng ứng lại một lời kêu gọi nào đó. "Toẹt" 
một bãi mủ vàng vàng phun lên đùi Long Quân, sắc mặt hắn lập tức tái mét đi, chân run run, 


Trang S10/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Còn bọn Cam Đức Giang và Cổ Lực thì không nói một câu thừa 
thãi nào, co giò chạy thẳng, gắng tránh xa chỗ nguụ hiểm này ra. Long Quân gào khóc kêu lên: 
"Đừng bỏ tao lại! " Câu trả lời của Cổ Lực cũng hết sức dứt khoát, hắn giật luôn ba lô của Long 
Quân, đá tên kia một cú lăn bò ra đất, chỉ thoáng sau đã vang lên tiếng kêu la ầm ï của tên họ 
Long, rồi mau chóng chỉ còn lại tiếng rên rỉ như muỗi vo ve. 


Cam Đức Giang còn không quên ném về phía bọn Trác Mộc Cường Ba mấy quả lựu đạn, bản 


thân hắn càng lúc càng gần một cánh cửa khác rồi. 


Chú Thích 


Tam 


1. Gọi theo tiếng Anh là Kanas, khu vực ở Tân Cương, hồ nước ngọt sâu nhất của Trung Quốc. 


2. Giác quan hai bên mép của động vật thân đốt, có tác dụng cảm giác và tìm kiếm thức ăn. 


Trang S11/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 17 - Trònag &hốn 


Tiếng nổ đùng đoàng làm cả gian thạch thất rung lên mấy chập, khói bụi mù mịt, có điều cũng 
dọn ra được một khoảng trống không có bọn giun kia. Trác Mộc Cường Ba lắc rơi bụi đá trên 
đầu, hỏi: "A La đại sư, ngài không sao chứ. Đa Cát, cậu có sao không? " 


Lạt ma Á La và Đa Cát chui ra khỏi đống bụi đá. Trác Mộc Cường Ba liền dẫn hai người dịch 
vào cái hốc do lựu đạn phá ra. 


Đa Cát nói: "Bọn chúng dùng cái gì vậy, tiếng nghe còn đanh hơn tiếng sấm nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba phủi phủi bụi bám trên người Đa Cát, giải thích: "Đây là một loại mìn cầm 
tay ném ra, gọi là lựu đạn, chỉ không cần bị thương là tốt rồi. Vừa rồi hình như tên cao lớn bị 
thương, xem ra đám giun kinh tởm này có cảm ứng với máu thì phải. " 

Lạt ma Á La vừa nổ súng uềm hộ, vừa nói: "Chưa chắc, trên người chúng ta đều bị thương, nếu 
chúng có thể cảm ứng được mùi máu tanh, chúng ta đã toi mạng từ lâu rồi." 


Nấp vào trong hốc đá do lựu đạn phá ra, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chưa hết rùng mình: "Á 
La đại sư, ngài nói xem... có phải bọn giun sinh ra trong này không? Tôi thấy có vẻ như là cổ 
nhân đã cố ý nuôi thả chúng vậu, nuôi nhiều cái loại sâu bọ đáng sợ này để làm gì nhỉ? " 


Lạt ma Á La nhìn chằm chằm về phía bọn Cam Đức Giang, trong đầu thầm nhớ lại cách thức 
khảo nghiệm dũng sĩ mình từng tìm thấy trong thư tịch cổ, sau khi vượt qua bao cơ quan cạm 
bẫu, phát huy thể lực đến mức cực hạn, cuối cùng người dũng sĩ còn phải đánh bại một con 
mãnh thú tà ác, đồng thời mang một phần thân thể của con mãnh thú ấy trở về làm chứng nhận 
cho thân phận dũng sĩ của mình. "Những sinh vật trông rất tà ác này, có lẽ chính là thứ để 
chứng nhận đó." Lạt ma Á La kinh hãi thâm nghĩ. 


Đa Cát chợt hỏi: "Nhưng mà nếu không có động vật vào đây, đám giun ấu chỉ ăn rễ câu, thế 
chẳng phải là đã gặm hết sạch sẽ từ đời nào rồi hau sao? " 


Một câu nói này đã làm lạt ma Á La sực tỉnh, mấy ánh lửa lóe lên, ông cũng bắn trả lại mấu 
phát, rồi lầm bẩm nói: "Phải rồi, nếu bọn sâu nàu cứ ăn mãi một thứ, vậu thì chỗ này phải bị 
gặm hết sạch rồi mới đúng, từ phi..." Ông nhặt một mầu dây leo đã bị dứt lìa lên nói: "Chúng có 
thể tự sinh trưởng, cái đám này là vật sống! " 


Lời ông vừa mới dứt, lại nghe một tiếng nổ lớn nữa vang lên, Cam Đức Giang đã cho nổ tung 
một cánh cửa khác, hắn thực sự không muốn vừa phải đối mặt với bọn giun đông nhung nhúc 
này lại còn cả hai kẻ đối đầu cảm súng phía bên kia nữa. Cổ Lực hét lên: "Cam Đức Giang! Cho 
nổ cửa cũng không nói một câu! Con mẹ nó..." Hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, vội 
hoảng hồn khiếp vía cúi đầu xuống, máu! Là máu! Cánh tau hắn chảy máu rồi! Cổ Lực giơ súng 
lên ngoác miệng ra chửi: "Thằng chó chết! Ông bắt mày đền mạng! " Cam Đức Giang sớm đã 
lách sang một bên, đạn của Cổ Lực bắn ầm ï một trận, thảu đều rơi vào khoảng không. 


"AI " Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Lực bị bọc trong đám bụi mù mịt. Cam Đức Giang khinh 
thường nói: "Hừ, ai bảo màu không cần thận, còn muốn trả thù tao hả, nằm mơ đi mày." 


Trang S12/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"A... a..." Cổ Lực khản giọng gào thét bổ nhào về phía mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba. Khi 
hắn xông ra khỏi quảng bụi, cả ba người Trác Mộc Cường Ba đều nhìn thấy rõ, hai cánh tay Cổ 
Lực mỗi quên quấn một con giun dài hơn hai mét, chất mủ vàng nhỏ xuống đầu hắn, như cây 
kem tan chảy, da thịt đều đã tan hết cả, nửa gương mặt lộ hết cả xương trắng ra, tròng mắt tròn 
lông lốc chừng như có thể rơi bất cứ khi nào vẫn đang đảo tròn trong hốc mắt. Hắn vừa phát 
hiện ra hốc đá nơi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba ẩn thân liền liều mạng xông tới. 


Lạt ma Á La thở dài, giơ súng lên, một viên đạn chuẩn xác ghim vào đầu Cổ Lực. Thân hình lùn 
nhỏ đã lộ cả xương vai ra ngoài nhưng vẫn chưa ngã xuống, nửa gương mặt còn nguyên vẹn của 
hắn gắng gượng nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cảm kích, rồi mới đổ gục. 


Trải qua một màn tàn nhẫn nhường ấy, tâm trạng ba người hồi lâu sau cũng không bình tĩnh lại 
được, Đa Cát không nén được kêu lên "a" một tiếng. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, 
thấy chỗ vết thương đã băng lại có máu thấm ra, trận đọ súng ác liệt vừa nãy và vụ nổ lựu đạn đã 
khiến vết thương của Đa Cát lại toác miệng ra. Cả Trác Mộc Cường Ba lẫn lạt ma Á La đều 
luống cuống chân tay, lạt ma Á La vội vàng bịt vết thương cảm máu cho Đa Cát. Trác Mộc 


Cường Ba thì rối rít nói: "Cậu... cậu, sau cậu lại làm vỡ vết thương ra thết " 


"Ha hai " Tiếng cười như cú kêu của Cam Đức Giang vang lên trong đám bụi mù chưa tan hết. 
"Các vị, cứ từ từ chơi với đám sâu thịt ấu đi nhé. Ong đây không ở lại chơi chung nữa đâu." Nói 
đoạn, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác. 


Đa Cát nhìn Cam Đức Giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên như phát bệnh thần kinh: 
"Đừng ởi vào! Nguy hiểm! " 


Cam Đức Giang nghe không hiểu Đa Cát hét cái gì, mà cũng không thèm nghe Đa Cát. Hăn 
vừa giẫm lên phiến đá lát sàn, mặt sàn liền ảm ầm tách ra, để lộ kết cấu nguyên hình của gian 
thạch thất đó. Cam Đức Giang cũng thuộc loại phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy không ổn liền 
luôn lên, rơi xuống một trụ đá hình vuông, kế đó lập tức chuẩn bị nhảy luôn sang cây trụ thứ hai, 
thân thể còn đang lơ lửng trên không trung thì nghe "bùm" một tiếng, pháo khí vô hình bắn 
xuống như đập ruồi, hất văng thân thể Cam Đức Giang đập mạnh lên một cây trụ hình vuông 
khác, lại nghe "vù vù", một luồng khí lưu cực mạnh hất luôn thân thể hắn xuống bên dưới trụ đá, 
nhẹ nhàng như quét rác vậy, "tõm", thân thể nặng nề rơi thẳng vào nước vàng vàng nổi bong 
bóng lõm bõm. Chẳng bao lâu sau, một cánh tau xương trắng còn lẫn cả gân thịt đột nhiên nhô 
lên, bám chặt vào góc một cây trụ đá vuông, sau đó lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên 
nữa. 


Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng, vô số con giun mấp máy cái miệng khiến người ta 
phát tởm lợm ùn ùn kéo đến. Ba người không để cho bất cứ con nào lại gần mình trong phạm vi 
năm mét, súng tiểu liên bắn hết đạn thì chơi súng lục, ném hết lựu đạn thì chuyển sang dùng lựu 
đạn sáng, ánh lửa bùng lóe giữa người và đám côn trùng. 


Sau khi bọn họ đánh tan được lũ giun vâu xung quanh, lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn nữa, 
tham lam ăn sạch thi thể của đồng loại, con nọ quấn lấy con kia thành một khối cầu thịt khổng 
lồ nhung nhúc, mà vẫn còn vô số con ở vòng ngoài đang cố rúc đầu vào trong nữa. Bọn Trác 
Mộc Cường Ba đã tiêu hao sạch sẽ vũ khí trong trận chiến với bọn giun nàu, giờ hoàn toàn rơi 
vào tuuệt vọng. 


Trang S13/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quả lựu đạn khói cuối cùng ném ra, màn khói xì xì tàn trong không trung, thậm chí đến cả nó 
cũng như có vẻ còn hơi mà chẳng còn sức nữa. Trác Mộc Cường Ba lật người nằm xuống, chỉ 
đợi bọn côn trùng tởm lợm kia đến. Gã đột nhiên thấu hối hận, lúc đầu sao lại không nghĩ đến 
chuyện giữ cho mình một viên đạn nhỉ! Đa Cát mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trác Mộc 
Cường Ba, ánh mắt tràn ngập thần sắc băn khoăn và nhục nhã, cất tiếng hỏi: "Nơi này thật đáng 
sợ quá! Còn khủng khiếp hơn rãnh Bọ Cạp, gò Ð 
đại nhân, ngài cho tôi biết đi, đâu chính là Thánh địa mà thôn Công Bố chúng tôi đời đời canh 
giữ đấy hay sao? Đây thực sự là nơi thờ cúng chư Phật hay sao? " 


Trác Mộc Cường Ba không biết nói sao, cảm nhận đối với tất cả những gì đang diễn ra của vị 
Thánh sứ đại nhân ngay cả thân phận của mình cũng chưa rõ ra sao này còn sâu sắc hơn Đa Cát 
gấp bội, gã còn đang định hỏi Đa Cát, thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi. 


Lạt ma Á La điềm đạm nói: "Không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi sao, đâu là chốn tu 
hành của các Thánh nhân, từng là vùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa, độc trùng, vì vậu 
mới phải xây tạo tượng Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ ấu chứ. Vì vậu mới để bậc 
dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến, tiêu diệt bọn sinh vật tà ác nàu. Đây mới là ý nghĩa thực sự 
của Thánh địa, tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ 
bảo vệ Thánh địa. Có phải các trưởng lão nói như vậu không, Đa Cát? " 


Đa Cát giờ mới định thần lại, mở miệng ra, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, những thứ này, căn 
bản không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng được mà..." 


Lạt ma Á La liền an ủi: "Đúng rồi, đúng rồi, thế mới nói chúng ta chưa thể xem là dũng sĩ chân 
chính được. Dũng sĩ chân chính là phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh hùng sư như bò 
mộng, nhanh nhẹn như chim ưng chim cắt. Chúng ta có thể đến được đây cũng là khá lắm rồi. " 


Đa Cát cúi đầu nói: "Nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa 
đủ dũng cảm hay sao? " Anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường 
Ba hỏi: "Thánh sứ đại nhân, có phải tôi sắp chết rồi không? " 


Trác Mộc Cường Ba giật mình, vội nói: "Nói bậy cái gì thế, vết thương của anh có nặng đâu, sao 
mà chết được.” 


Đa Cát nhìn tấm vải băng vết thương đang không ngừng rỉ máu, thấp giọng nói: "Tôi biết chứ, 
tôi sắp chết rồi. Bọn sâu sán kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người tôi rồi, tôi sẽ bị chúng ăn 
thịt giống như cái người vừa nãy thôi." Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đều kinh hãi, không 
ngờ khả năng quan sát của Đa Cát lại sắc bén đến thế, bọn họ còn hụ vọng Đa Cát chưa phát 
hiện ra đặc tính này của bọn sinh vật kia. Cảnh tượng ấy quả thực rất đáng sợ, bọn giun nhung 
nhúc hệt như Vua Ăn có dạ dàu không đáy, dù có ăn thế nào cũng không thể thỏa mãn được 
ham muốn thèm ăn của chúng, mà ai bị dính phải cường toan chúng tiết ra thì đúng là sẽ bị ăn 
đến cả khúc xương cũng chẳng còn. 


Trác Mộc Cường Ba không còn gì để nói, gã lắm bẩm chửi: "Mẹ nó, pho tượng Phật khổng lồ 
mô phỏng cơ thể người này cũng giống thật quá nhỉ, cả ký sinh trùng cũng có nữa." Rồi gã bỗng 
dưng nhảy dựng lên nói, "Giun đáng lẽ phải kú sinh trong ruột mới đúng chứ nhỉ? Đây là dạ dàu 
cơ mài ” 


Lạt ma Á La cười khổ nói: "Sai rồi, có biết ruồi trâu không? Ấu trùng của chúng ký sinh trong dạ 


Trang 814/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dày ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở đó đó." 


Ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây, muốn xông ra ngoài thì 
buộc phải đạp lên thân thể lũ giun khổng lồ ấy. Đã chứng kiến kết cục của ba tên lính đánh 
thuê, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba thực sự không lấu đâu ra dũng khí để làm việc ấy. Đạn 
đã bắn hết, lại thêm một lũ giun đến ăn thịt đồng loại, lựu đạn cũng có khả năng sát thương rất 
lớn, lũ giun đã quấn thành một đám lớn; hơi cay, lựu đạn sáng, lựu đạn âm thanh, súng điện cao 
áp, mấy thứ này tác dụng không lớn lắm, bọn giun đã tụ tập nhung nhúc cách chỗ ba người chỉ 
chừng dăm ba mét. 


Đa Cát run rấy đứng lên, nhếch mép nở một nụ cười thê thảm, quay sang nhìn Trác Mộc Cường 
Ba nói: “Thánh sứ đại nhân, tôi, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai người chạy khỏi đâu đi. " 


"Gì hải " Trác Mộc Cường Ba không dám tin vào tai mình nữa, Đa Cát lấu đâu ra dũng khí lớn 
như thế, bán mạng mình chỉ vì một người vừa quen biết chưa đến một ngày, trong đầu Đa Cát 
rốt cuộc đang nghĩ gì vậu? Ngay vào khoảng khắc Trác Mộc Cường Ba còn đang ngẩn người ra 
ấu, Đa Cát đã co chân lên chạy, nhưng lại bị lạt ma Á La giữ lấy gót chân, kéo giật ngược trở vẻ: 
"Đợi đã, làm như vậu chẳng có ú nghĩa gì hết! Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa, ở đâu 
chỗ nào cũng có bọn giun này, chỉ cần bị bất cứ con nào quấn phải là cậu không chạy đâu được 
nữa, chẳng những như vậu, cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào được." 
Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đâu đã bị một búi dâu leo 
phình to đến cực đại chiếm cứ, nhìn từ xa, trông tựa như dạ dày một con quái thú, đi vào đó và 
tự tìm đường chết trong trường hợp này đã biến thành từ đồng nghĩa. 


Bộ não lạt ma Á La xoau chuyển nhanh như chớp: "Gian đại sảnh này có lẽ là thạch thất lớn 
nhất mà bọn ta từng đi vào rồi, nếu là minh chứng cuối cùng của các dũng sĩ cổ đại, vậu thì ở 
đây phải có lối ra trực tiếp mới đúng. Cánh cửa đá mà tên lính đánh thuê kia đi vào không phải 
là một lối ra tốt đẹp gì, điều nàu thì không cần nghi ngờ, vậy thì còn những cánh cửa khác? Ừm, 
xem ra cũng không dễ đi, chúng ta có bỏ sót điều gì không nhỉ? Nếu là tiến hành khảo nghiệm 
cuối cùng tàn khốc nhất, vậy thì cũng phải có thời điểm ngưng lại chứ. Nếu đã mở ra được, thì 
chắc chắn phải có chỗ nào đó đóng lại, bằng không chỉ riêng đám dây leo quấn chặt lấy người ta 
trong các thông đạo kia thôi, cũng chẳng có ai vượt qua nổi rồi. Thông đạo hình lòng ruột và hồ 
cường toan chắc đều là dấu hiệu để đánh dấu đường, còn nơi đâu thì đích xác là dạ dàu, cơ quan 
có thể mở ra ở đâu được nhỉ? Tim, đúng thế, nếu ta là người xâu dựng nên nơi nàu, nhất định ta 
sẽ đặt chốt khai mở tổng cơ quan tại vị trí của trái tim, nhưng còn để đóng các cơ quan lại, có lẽ 
là phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm đã. Nhưng trong hoàn cảnh này, căn bản không có cách 
nào để tìm kiếm cách đóng các cơ quan lại, không phải... Gượm đã nào, chất cường toan mà 
bọn giun này tiết ra gần như không thể chống đỡ lại được, các bậc tiên hiển cổ đại lợi hại đến 
đâu chăng nữa cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều con sâu thịt khiến người ta phải nôn 
mửa này mà vẫn an toàn rút lui được. Có phải bọn giun này về sau mới có không? Không, kết 
cấu rãnh dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng, chẳng lẽ trải qua một nghìn năm, đã khiến 
bọn chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều hay sao? Không giống lắm, những dây leo cần nước mới 
sinh trưởng này chỉ có hạn, chúng có thể hạn chế số lượng của bọn giun. Hay là, người xưa có 
cách gì để ngăn chặn bọn giun này? Nếu nói chúng khát máu, thì ba người bọn ta đều bị thương 
nặng nhẹ khác nhau, không có lý do gì chúng lại không tấn công chúng ta ngay từ đầu cả." 


Toàn bộ những ú nghĩ ấu chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, lạt ma Á La đã phân tích khái quát 
tình cảnh ba người đang phải đối mặt lúc nàu, mấy hình ảnh bỗng nhiên chạy lướt qua óc ông: 


Trang S15/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hình ảnh giải phẫu dạ dày con người, thi thể nát bấy nát be của tên lính đánh thuê nhìn thấu 
trong đoạn thông đạo mô phỏng ruột, con giun từ đâu rơi xuống người Cường Ba thiếu gia lại 
giãu giụa thoát ra xa, cẩm cự một hồi lâu mà cũng không thấy bọn giun ấy tấn công, khi tất cả 
những hình ảnh ấu xâu chuỗi lại với nhau chạy qua như đoạn phim tua ngược, lạt ma Á La liền 
tự tin đứng lên. 


Trác Mộc Cường Ba lại càng kinh hoảng, chẳng lẽ lạt ma Á La cũng giống như Đa Cát, định 
dùng thân thể mình để mở ra một con đường máu hay sao? Lạt ma Á La dường như đã nhìn 
thấu nỗi lo lắng của gã, thản nhiên nói: "Yên tâm, tôi còn chưa ngốc đến mức lấy cứng chọi 
cứng với lũ giun đáng sợ ấu đâu, tôi chỉ đi kiểm chứng lại quan điểm của mình một chút thôi, nếu 
không được sẽ rút lui về ngay." 


Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, lạt ma Á La chậm rãi bước về phía trước từng bước 
một, mỗi bước đều như tiến lại gần thêm một bước đến vực sâu địa ngục, mặc dù bước ởi trên 
đất bằng, nhưng quả tim Trác Mộc Cường Ba lúc này còn lửng lơ thấp thỏm hơn cả lúc đại sư 
nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra, khi khoảng cách giữa lạt ma Á La và 
lũ giun còn chưa đầu một mét, rõ ràng chúng đã cảm thấy được điều gì đó nên nhất loạt ngóc 
cao đầu, cái miệng đầu nếp thịt hít hít trong không khí, sau đó bỏ lại thi thể của đồng loại, 
nhường ra một con đường. Lạt ma liền ngoảnh đầu lại nói: "Nhìn thấy chưa, chúng ta không cần 
sợ chúng, đợt tấn công vừa nãy trăm phần trăm là lãng phí hỏa lực. Đi thôi, tôi biết đường nào 
có thể ra khỏi đây rồi." 

Trác Mộc Cường Ba liền cùng Đa Cát đứng lên, lấy làm kỳ quái hỏi: "Thế này, thế này là thế 
nào vậy? ” 


Lạt ma Á La nói: "Đáng lẽ ra chúng ta đã phải chú ý đến từ khi con giun đầu tiên rơi lên lưng 
cậu rồi, nó không hề tấn công cậu, mà trên người chúng ta ít nhiều gì cũng đều có vết thương, 
khoảng cách gần như vậy, lũ giun ấu sao lại không tấn công cậu chứ? Còn nữa, nếu đây là nơi 
người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, vậy thì các dũng sĩ cổ đại làm sao có thể vượt qua được lũ 
giun này đây? Vì vậu, tôi mới phải thử một phen, xem có phải chúng ta mang trên mình thứ gì 
khắc chế được bọn giun này hay không, quả nhiên, ha... " 


Trác Mộc Cường Ba đỡ Đa Cát đi tới bên cạnh lạt ma Á La, thắc mắc: "Đó là cái gì vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Cậu thử nghĩ xem, có thứ gì mà chúng ta sở hữu, đồng thời đã nhiều lần giúp 
chúng ta rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên cái túi bí mật ở ngực áo: "Thiên châu, bọn 
giun này không ngờ lại có thể cảm ứng được Thiên châu! " 


Lạt ma Á La nói: "Phải, tôi cũng không thể ngờ, hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của 
cả khu vực tu luyện này. Người nào không có Thiên châu mà xông vào đây coi như cầm chắc cái 
chết, cũng may là có hạt châu ấy thì chúng ta mới rời khỏi đây được đó." 


Đa Cát đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Nhưng mà chúng ta làm sao mới rời khỏi đây được vậy? " 
Lạt ma Á La ngẩng đầu lên vùng tối bên trên: "Lên trên kia." 


Vì đã bị thương, động tác leo trèo vốn rất đơn giản giờ với ba người đều trở nên khó nhọc vô 
cùng, tốn mất khá nhiều sức lực mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật hoàn toàn không thể 


Trang S16/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngờ được, gian thạch thất khổng lỗ ấu ngoài bốn cánh cửa ra, trên trần nhà tối om còn có lối ra 
khác nữa, Đa Cát đã phục nay lại càng thêm phục vị lão pháp sư nàu. Lạt ma Á La nói: "Nhờ có 
thi thể bị ngã đến xương cốt gãy lìa lúc đầu tôi mới nghĩ đến điều này. Tôi nhớ lại lúc đó đã nói, 
hắn bị rơi từ chỗ cao xuống, về sau nghĩ lại, dạ dàu đương nhiên là có hai lối ra một trên một 
dưới, nếu cứ đi quanh vô số gian thạch thất huấn luyện như thế, kết cục cuối cùng của chúng ta 
khẳng định là sẽ giống như bọn lính đánh thuê kia thôi." 


Giếng thẳng này cao đến cả trăm mét, đứng trên một bình đài mới, thạch thất bên dưới đã hoàn 
toàn bị chìm vào bóng tối mịt mùng. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn, có điều lại trống 
huếch trống hoác, chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở chính giữa, những văn tự cổ xưa trên bệ 
nên phảng phất như vết tích của thời gian. Chính diện phía trước gian thạch thất có hai cánh 
cửa lớn bằng đồng đóng chặt, tựa hồ không thể mở ra. Sau khi không còn hụ vọng mở được 
cửa, sự chú ú của ba người tập trung cả lên cái bàn xoay lớn ở giữa phòng. Sau một hồi quan sát 
kỹ lưỡng cái bàn xoay đường kính lên tới cả mười mét ấu, lạt ma Á La nói với giọng khẳng định: 
"Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Bàn xoay này chắc là để đóng toàn bộ các cơ quan lại, đây là 
trạm cuối cùng của quá trình tu luyện rồi, các dũng sĩ phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể 
đóng toàn bộ cơ quan bên trong tượng Phật khổng lồ này lại. Nào đến đây, chúng ta cùng hợp 
sức đóng nó lại." 


Lạt ma Á La và Đa Cát ở một bên nâng tay nắm bằng đồng lên, Trác Mộc Cường Ba ở bên kia 
ấn xuống, dưới chân gã có một cái bệ nhỏ, một cái chàu đồng có thể xuyên qua bệ đỡ này, vừa 
hay có tác dụng giữ chặt tay nằm của bàn xoay. Cũng không biết cái bàn xoay này rốt cuộc nối 
liển với máy móc ở đâu, tóm lại là nặng đến độ sức người tưởng chừng như không thể đóng lại 
được. Ba người tốn hết sức lực chín trâu mười hổ mới nhích được một nấc mà Trác Mộc Cường 
Ba đã phải vội gác tau cảm bằng đồng vào bệ đỡ, nghỉ ngơi một lát để hồi phục thể lực, rồi cả 
nhóm mới lại cùng vặn thêm được một nấc nữa. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng 
cũng đã nghe thấy một chút hiệu quả, trước tiên là tiếng một lượng khí thể lớn xì ra, kế đó tiếng 
nước ồ ô chảy đã biến mất, cuối cùng thì dưới bệ phát ra tiếng "lách cách”, tựa hồ đã cố định 
vững chắc vào đâu đó. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đều như sắp tụt huyết áp đến nơi, mệt 
mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc. 


Không hề có người nào lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra, đồng 
thời các cửa đá khác dường như cũng đều tự mở ra hết, nhất thời tiếng các loại cơ quan khôi 
phục vị trí ban đầu vang lên liên miên bất tuyệt. Nghỉ ngơi chừng mười phút, Trác Mộc Cường 
Ba đã hồi phục được phần nào sức lực, liền vội vã đừng lên nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư 
và những người khác." 


Lạt ma Á La và Đa Cát cũng đứng lên theo. Trác Mộc Cường Ba đi trước dẫn đầu. Đa Cát 
không ngờ thể lực cũng tốt đến kinh người, khấp kha khấp khểnh theo sau Thánh sứ đại nhân. 
Lạt ma Á La mỉm cười thở dài, già rồi, đúng là già thật rồi. 


Trang S17/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1 - Cái Chết Của Đa Cát 


Merkin và Soares thoát lên thoắt xuống bên trong khối lập thể huyết trì, không nghe thấu tiếng 
súng nào, không biết là thuộc hạ của bọn y đã xử lý gọn kẻ địch, hay kẻ địch đã tiêu diệt bọn 
thuộc hạ kia rồi, hoặc có thể đám kia cũng đang lạc lối trong cái mê cung lên lên xuống xuống 
này giống hệt hai bọn ụ. Cả cái huyết trì khổng lồ tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có những ngọn lửa 
bập bùng trong cơn gió thê lương nói với hai bọn y rằng từng có người đi qua đâu. Mùi máu tanh 
vương vất lại từ ngàn năm trước và cái lạnh trong không khí kéo căng dây thần kinh, những bộ 
xương khô, những tượng ác ma tà phật đổ nát bị ánh lửa chao động hắt bóng lên tường như 
chọc vào thị giác, tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn y, tất cả đều tà dị khủng khiếp. 
Merkin nắm chặt bàn tay lại, cũng có lúc chẳng thể dựa dẫm vào vũ khí được, chỉ có thân thể 
mới thuộc về bản thân mà thôi. Soares nghiến răng ken két, sự tĩnh lặng ở đây khiến y sởn hết 
cả tóc gáy, bầu không khí quen thuộc kích thích thần kinh y, khiến y cảm thấy thấy cực kỳ ức 
chế, chỉ muốn giết người, muốn nhìn thấu cảnh tượng con người đã bị dã thú côn trùng cắn xé 
tơi tả, máu me đảm đìa, không có mảnh da nào lành lặn. Tựa hồ chỉ có khát vọng được nghe 
thấu tiếng họ lăn lộn gào rú vì đau đớn mới khiến y không cảm thấy sợ hãi nữa, và cảm giác tất 
cả vẫn nằm trong tầm khống chế của mình. Thế nhưng, cái lạnh lẽo nặng nề trong không khí 
không hề thuyên giảm, càng xuống sâu bên dưới, cảm giác ức chế càng thêm nặng nể, như thể 
có một tên địch vô hình đang theo sát bọn , rình rập thời cơ để đánh lén. Mỗi tiếng động vang 
lên, mỗi cơn gió lạnh thổi qua đều khiến bọn y thêm phần căng thẳng, cả hai cùng nhìn thấu 
trong mắt đối phương sự sỡ hãi của chính bản thân mình. 


Vừa nãy đứng trên đỉnh không thể nhìn rõ những gian phòng huyết trì trùng trùng điệp điệp, giờ 
đã ở bên trong lại càng như người giữa mâu mù không biết đang ở nơi đâu, cứ đi qua hai chỗ rẽ, 
xuống một tầng lầu, ngoảnh nhìn lại là đã không thấy gian phòng mình vừa đi qua đâu nữa. Thi 
thoảng xa xa có bóng người thấp thoáng, nếu gắng sức lần theo, chỉ đi qua vài gian phòng là cái 
bóng đã biến mất đâu không rõ. Merkin cũng không dám lớn tiếng gọi, ai mà biết sẽ nhận 
được tiếng trả lời của đồng bọn hay là phát súng chuẩn xác của kẻ địch cơ chứ, mà trong lòng 
núi này lại có từ trường nhiễu sóng rất mạnh, thiết bị truyền tin nào cũng đều bị tê liệt hoàn 
toàn. 


Vòng qua vòng lại rồi cũng xuống được đến đáy huyết trì, chính giữa vô số huyết trì nhỏ, có một 
kiến trúc hình quả trứng dựng đứng trông như một cái tổ ong khổng lồ, trên đỉnh kiến trúc này 
có rãnh nối trực tiếp với rất nhiều huyết trì bên trên, khắp chung quanh nó đều có lối mở, bao 
quanh nó có tám huyết trì, ở vòng bên ngoài nữa thì có trước năm sau bảy, hai bên trái phải mỗi 
bên ba mươi cái huyết trì, càng ra xa thì lại càng nhiều. Mặc dù không hiểu tại sao lại sắp xếp 
như thế, nhưng các lối mở của cái tổ ong ở giữa khiến hai người bọn Merkin không khỏi nghĩ 
nếu các huyết trì phía trên đổ đầu máu tươi, rồi chảy xuống dưới, vậy chẳng phải cái tổ ong này 
sẽ phun tóe ra như suối phun nước nóng hay sao... 


Merkin lắc mạnh đầu một cái, ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. Soares lên tiếng: "Chỗ này e là 


không có thứ mà chúng ta muốn tìm mới phải. 


Merkin đáp: "Ừm, xem ra không giống lắm, đâu không phải là chỗ để đặt vật phẩm gì quú báu." 


Trang S18/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc đi qua cái tổ ong cao bằng mười người ấu, Merkin vô ú liếc nhìn một cái, nhưng chính cái 
liếc hờ hững ấy lại khiến hắn phải dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bệ đỡ tổ 
ong. Trong mắt Soares, chỗ đó chỉ khắc một kú hiệu kỳ quái, nhưng Merkin biết rõ, đây là một 
cái tên. "Đông- Bản Ba", y nhanh chóng xoay sang phía bên kia, quả nhiên cũng khắc một cái 
tên "Trại- Bản Ba", hai mặt còn lại lần lượt là "Đảng- Bản Ba” và "Mạc- Bản Ba”. 


Trông Merkin lúc này như một ông già tuổi cổ lai hụ, đưa hai bàn tau run run ra sờ mó lên 
những ký hiệu cổ xưa, đột nhiên khóe miệng giần giật liên hồi một chặp. 


Soares nhìn thấy liền hỏi: "Sao vậy? " 


Merkin lập tức giấu vẻ mặt kỳ quái đi, nghiêm nghị nói: "Không có gì, đi thôi." Có điều trước khi 
bước lên một cầu thang khác, hắn lại ngoảnh đầu nhìn cái tổ ong một lần nữa, ánh mắt mơ 
màng run rấu, Soares chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. 


Đi thêm chừng mười phút nữa thì Soares bắt đầu nổi giận. Những cầu thang này lúc lên lúc 
xuống, có phòng chỉ nối với hai cầu thang, nhưng lại có phòng có đến bốn cái, cũng có những 
ngõ cụt chỉ có một cầu thang dẫn đến, cảm giác đi mãi mà cũng vẫn như đứng nguyên một chỗ 
vậu, muốn lùi ra khỏi đâu cũng khó khăn vạn phần, chỉ có thể nhìn mà không thể đến. Đến lúc 
thấy kết cấu tổ ong dưới đáu, sắc mặt Merkin lại càng thêm u ám, cứ trằầm ngâm bước theo từng 
bậc thang khi lên khi xuống, khi xuống khi lên, đi qua các gian phòng mà hoàn toàn chẳng buồn 
để mắt đến xương cốt rải rác và những tượng Phật hình dáng quái dị nanh ác. Nhưng nhìn ánh 
mắt của hắn có thể nhận ra một điều, hắn đang tính toán điều gì đó, vẫn không ngừng bôi lên 
cạnh cầu thang những dấu hiệu để nhận ra. Thấy những hành vi kỳ dị này của Merkin, Soares 
cũng chẳng buồn hỏi han gì cả. 


"Lách cách”, tiếng kéo chốt súng làm hai người giật mình cảnh giác, liền nhanh chóng chọn nơi 
ấn nấp. Merkin lật tau ra phía sau rút khẩu MB ra, còn Soares thì không nói tiếng nào nhét tay 
vào ba lô lấy ra một con chuột bạch béo nần nẫn. Merkin bình tĩnh kéo chốt an toàn, phát ra 
tiếng động rất khẽ, chỉ trong cự lụ gần mới nghe thấy được, con chuột bạch cũng đeo một vật 
như hộp diêm nhỏ, nhằm hướng Soares vừa ném hạt quả đuổi theo. 


HÔI Chuột bạch đây mà? Ông Soares, ông chủ? " m thanh vọng tới, Merkin liền lơi tau, gài súng 
lại phía sau, thập giọng hỏi: "Max, chúng mày còn bao nhiêu người? ” 


Trong bóng tối xuất hiện một đám người, chính là Max và sáu tên nữa, có hai tên đã bị thương, 
nhưng không nghiêm trọng lắm. Max mừng rỡ nói: "Tôi đã bảo mà, ông chủ và ông Soares chắc 
chắn không có chuyện gì mà, một chút vấn đề nhỏ này làm sao gây khó khăn cho hai người 
được cơ chứ.” 


Merkin chẳng buồn để tâm đến mấy lời nịnh nọt nâng bốc của Max, nhạt giọng hỏi: "Chỉ còn lại 
mấy người này thôi à? " 


Max trông thấy sắc mặt ông chủ không tốt, vội cuống lên nói: "Ông chủ, là thế này, sau khi 
chúng ta tách ra lại có lối rẽ nữa, người nhiều hang lại nhỏ, chen chúc một chỗ không tiện, nên 
chúng tôi đã tự động tách thành hai nhóm. Sau đó lại có đường rẽ nữa, Tây Mễ lại dẫn theo 
năm người tách ra, sáu người tôi dẫn theo đều ở đây cả, một người cũng không rớt lại." Hắn đặc 
biệt nhấn mạnh vào hai chữ "tự động”. Merkin đưa mắt liếc nhìn sáu người, thấy toàn đám hảo 
thủ như Lôi Ba, Ngưu Nhị Oa, không cần nói cũng biết bọn thuộc hạ này phân chia đội ngũ thế 


Trang S19/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nào. Đám còn lại quá nửa là đã bị dùng làm vật hụ sinh cả rồi, nhóm do Tây Mễ dẫn theo chắc 
may ra còn tàn dư. Có điều chính ụ và Soares đã tách đội ra đầu tiên, nên y cũng không tra hỏi 
nhiều, chỉ nói: "Bọn mày đến đây bao lâu rồi? " 


Max vội đáp: "Chúng tôi đuổi theo bọn người ở Tây Tạng đến đây, cứ vòng lại ở chỗ này một 
hồi, không hiểu đám kia biến đâu mất rồi. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, hừ, chắn 
chắn cả đám đã bị thịt sạch rồi." 


Soares thu con chuột bạch về, chỉ khịt mũi khinh thường trước sự tự đại của Max. Merkin lại hỏi: 
"Bọn chúng cũng ở đây hả? Chúng có bao nhiêu người? Không phản kháng gì hả? ” 


Max nói: "Hình như chúng còn sáu người, vừa nãy còn ở phía trước chúng tôi, có lẽ là cách 
chừng ba bốn tầng lầu gì đó. Phản kháng ấy à, ha ha, vũ khí trang bị và nhân số của chúng đều 
không bằng chúng tôi, sao mà dám phản kháng chứ, chỉ thi thoảng bắn bừa bắn bậy vài phát, 
không dể chúng tôi đến gần quá mà thôi." 

Merkin tức giận quát: "Rắm chó, mày tưởng chúng nó sợ mày thật chắc? Tao đã bảo mày nên đi 
làm lính đánh thuê mới đúng, sao lại hiếu chiến thế, mày có biết người ta đang làm cái gì không 
hả? " Hắn chộp lấy cổ áo Max, gần giọng nói: "Người ta đang tìm bản đồ, tìm đường ra, không 
có thời gian giỡn chơi với chúng mày. Chỉ có cái loại như mày trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết 
người với cả giết người, chẳng còn nhớ cái đếch gì nữa! Mày nói xem, mày đã tìm thấy đầu mối 
nào để tìm bản đỏ chưa? Mày nhìn những kiến trúc nàu, những tượng Phật nàu xem, có gợi Ú gì 
không hả? Có dấu vết gì không hả? Có hay không! " 


Ông chủ vừa gầm lên, mồ hôi Max đã túa ra như tắm. Trước một loạt câu hỏi Merkin vừa nêu, 
hắn ta ngoài câu "không biết" ra, thực sự không còn tìm ra đáp án nào khác nữa. Soares thấu 
thế liền khuyên can: "Bỏ đi, có thể theo đám người kia đến cũng không tệ rồi, nói không chừng 
bọn chúng có thể dẫn chúng ta đi tìm bản đỏ đó. Khục khục, sáu người hả, lúc chúng vào đâu có 
chín đứa cơ mà.” 


Merkin lạnh lùng nói: "Chúng nó không muốn giao chiến chính diện với chúng ta, đó là vì chúng 
sợ đụng đầu chạm trán, sẽ hủy hoại kiến trúc ở đây. Hừ hừ, đây là ưu thế của chúng ta, ừm, nghĩ 
cách theo chân chúng đi." Kế đó hắn lại dùng tiếng Trung nói với Ngưu Nhị Oa: "Nói theo cách 
của người Trung Quốc chúng mày thì thế nào ấy nhỉ? Ném chuột sợ vỡ đồ, kha kha."” 


Co¿oj 


Trác Mộc Cường Ba và Đa Cát đều rất đỗi vui mừng. Không ngờ đã cùng đường mạt lộ rồi mà 
vẫn sống sót. Trước mắt giờ chỉ có những cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở, họ hoàn toàn không 
chú ý đến gì khác nữa. Tất cả đều đã phục hồi nguyên dạng, và bọn họ cũng đã leo lên hết cả 
pho tượng Phật khổng lồ, nói không chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ tìm thấy giáo sư 
Phương Tân và những người khác. Tâm trạng Trác Mộc Cường Ba bắt đầu xao động, đi qua hết 
gian thạch thất này đến gian thạch thất khác, hai người đàn ông tương đối trẻ dần kéo dãn cự lụ 
với lạt ma Á La. Thế nhưng, ở gian thạch thất nhỏ rộng chưa đầu năm mươi mét vuông cuối 
cùng, cả hai người đều không chú ú đến sàn nhà bằng đồng dưới chân và vòng tròn trên sàn. 


Khi một chân Trác Mộc Cường Ba giẫm lên mặt sàn bằng đồng vốn tưởng đã không còn bất cứ 
cơ quan nào nữa, bỗng nghe "cheng” một tiếng, vòng đồng bên dưới sàn liền biến thành hai nửa 
vòng bán nguyệt bật tung lên, kẹp lấy một chân Trác Mộc Cường Ba khóa chặt vào sàn nhà như 


Trang 820/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bẫy chuột. Đa Cát trông thấy thế, không cần nghĩ ngợi gì đã xông ngay đến định giải cứu cho 
Thánh sứ đại nhân, "cheng”, cả anh ta cũng bị một vòng đồng khác trên sàn khóa chặt luôn. 


Cái khóa hình bán nguyệt chỉ hở ra một lỗ nhỏ ở giữa, bám chặt vào mắt cá chân Trác Mộc 
Cường Ba, còn những chỗ khác đều khít rịt, gần như không thể nào tìm ra được mối ghép. Trác 
Mộc Cường Ba nhắc chân lên, cái khóa bán nguyệt cũng xủng xẻng nhắc lên theo, lôi theo một 
đoạn xích sắt dài. Bên phía Đa Cát tình hình cũng tương tự, anh ta thử bước đi mấy bước, được 
chừng ba mét thì không thể kéo đi tiếp được nữa, có điều Đa Cát không biết, đó là khi anh ta 
nhấc chân bước thứ hai, dâu xích dưới chân Trác Mộc Cường Ba đã bị kéo xuống bên dưới. Lạt 
ma Á La bước đến cửa, vừa hay trông thấu Đa Cát kéo khóa đồng và một đoạn dây xích to 
tướng lên, còn Trác Mộc Cường Ba thì đang ngồi xổm dưới đất, vận hết sức lực thử tách đôi 
khóa đồng ra. 


Lạt ma Á La như bị sét đánh, đứng sững sờ trong gian thạch thất, trong lòng thâm than: "Đâu 
là... đây là sàn quyết đấu cuối cùng mài! Sơ ý quá, sơ ý quái " Cùng lúc ấu, Đa Cát đã kéo hết sợi 
xích, đang chuẩn bị dùng sức giật đứt nó ra, bỗng nghe "cách" một tiếng, bốn vách tường thạch 
thất đều có cát chảy trào ra, bốn cánh cửa gian thạch thất và mái trần đều bắt đầu chảm chậm 
ép xuống. Lạt ma Á La thét lên: "Là Sàn quuết đấu hạn định thời gian! Khốn thật! " 


Ánh mắt lạt ma Á La quét qua, trong thạch thất nàu có tám chỗ sàn nhà bằng đồng và sàn đá 
bình thường xen kẽ nhau xếp thành hàng, liền thấp giọng lắm bầm: "Sàn quyết đấu tối hậu có 
thể chứa tám vị dũng sĩ." Đột nhiên ông kêu lớn: "Nhanh lên, mau nghĩ cách mở khóa ra, có lẽ 
chúng ta còn mười lăm phút, không! Có lẽ chỉ còn mười phút nữa thôi, bằng không, tất cả sẽ 
chết hết đó." 


Đa Cát lê sợi xích gắn bên dưới khóa đồng ra, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào 
vậy Pháp sư đại nhân? ” 


Lạt ma Á La nghiêm giọng nói: "Sàn quyết đấu cuối cùng, là nơi dùng sinh tử để phân định 
thắng thua. Những cái khóa nàu một khi đã chập lại thì không có chìa khóa nào mở ra được. Hai 
người chắc cũng chú ú đến dây xích bên dưới khóa đồng rồi, chỉ cần số người bị khóa vào lớn 
hơn một, dâu xích bên dưới sẽ tự động bị buộc vào với nhau, cơ quan duy nhất có thể mở khóa 
chính là kéo dâu xích dưới chân, giật khóa đồng của đối phương xuống dưới đất, khóa của người 
khác chính là chìa khóa để mở khóa của mình." 


Đa Cát nói: "Nhưng mà, chân bị khóa bên trên, làm sao mà kéo được cả chùm khóa xuống bên 
dưới sàn được? ” 


Giọng lạt ma Á La toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc "không sai, cách duy nhất để tự cứu mình, 
chính là chặt đứt chân đối phương. Nơi đây là Sàn quyết đấu dùng tính mạng đem ra làm vật 
cược, không giết chết hoặc chặt đứt chân đối phương thì bản thân không có cách nào thoát ra 
cả, cuối cùng tất cả những người ở trong đây đều khó thoát khỏi cái chết, bởi vì nó còn hạn chế 
thời gian nữa. Có thấy những bức tường kia hau không? " 


Nhìn theo hướng ta lạt ma Á La, chỉ thấu cát rơi lả tả trên không trung dân dần tạo thành phản 
đáy hình tam giác trên tường. Ông nói tiếp: "Đây là một dụng cụ đếm giờ tương tự như đồng hồ 
cát vậu, khi hình tam giác trên tường bị cát lấp đầy, vách đá trên đầu và cửa đá ở bốn phía sẽ rơi 
xuống với tốc độ nhanh hơn bây giờ mấy lần, không ai thoát nổi cả. Không còn thời gian nữa 
đâu, hai người có cách gì không? ” 


Trang 821/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vũ khí đã tiêu hao toàn bộ lúc đương đầu với bọn lính đánh thuê và giun, chẳng còn lấy một viên 
đạn. 


Trác Mộc Cường Ba lấy cái cuốc chim leo núi ra, dùng đầu nhọn ngoắc vào mắc xích, nói: "Bẻ 
đứt xích sắt được không? " 


Lạt ma Á La thở dài: "Chỉ có thể thử thôi? " 


"Cheng", sau năm lần bổ vào sợi xích, và lần thứ sáu dốc toàn lực bổ xuống, hai tay lạt ma Á La 
tê rần rần, cái cuốc chim leo núi không ngờ đã gãy lìa ra, còn xích sắt thì vẫn y nguyên. Khắp 
người lạt ma Á La nhễ nhại mồ hôi, hai mắt lôi ra: "Đây... đây, tuyệt đối không phải xích sắt 
bình thường, cả mũi cuốc làm bằng thép ròng cũng không làm gì nổi nói! " 


Cát đã chảy ngập hơn nửa hình tam giác, Trác Mộc Cường Ba cũng quúnh quáng đến nỗi mồ 
hôi ướt đẫm cả lưng, chỉ có Đa Cát là trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ như đã chấp nhận số 
mạng. Lạt ma Á La lật tìm trong ba lô, không ngừng lầm bẩm: "Còn công cụ nào khác nữa 
không nhỉ? Còn công cụ nào khác nữa không nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên kêu lên: "Bật lửa, bật lửa hàn cắt! Chúng ta có thể đun chảy nó 
ral ” 


Gã và lạt ma Á La liền tức khắc tìm bật lửa trong ba lô, loại bật lửa đặc chủng có thể phun ra 
ngọn lửa nóng đến ba nghìn độ nàu vừa hay có thể phát huy công dụng trong trường hợp này. 
Lạt ma Á La đốt dâu xích cho Đa Cát, còn Trác Mộc Cường Ba thì tự lo cứu mình. Gã hướng 
ngọn lửa vào đúng móc xích, để mặc nó thiêu đốt, hơi nóng chẳng mấy chốc đã lan đến mắt cá 
chân, cả cổ chân gã cũng bắt đầu bốc mùi khói trắng, mùi thịt cháy bốc lên xộc vào mũi, Trác 
Mộc Cường Ba nghiến răng chịu đựng. Nhưng lạ một điều, mặc cho ngọn lửa nung đốt thế nào, 
tính dẫn nhiệt của sợi xích sắt vẫn giữ nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu gì là sẽ bị nung chảy ra 
cả. Trác Mộc Cường Ba cuống hết cả lên, một chân giẫãm lên đầu kia sợi xích sắt, vừa nung đốt, 
vừa dùng chân ra sức giật giật, nhưng vẫn không hiệu quả gì, ngược lại chỉ càng đau thêm mà 
thôi. Bên kia lạt ma Á La cũng bế tắc, ông lớn tiếng giục giã: "Đa Cát, dùng sức giật đi! Tức thật, 
sao lại không chảy ra nhỉ? " 


Khí nén cao áp chỉ đủ dùng trong năm phút đã tiêu hao sạch sẽ, giờ thì cả ba người đều hoàn 
toàn ngây ra. Nhiệt độ lên đến ba nghìn độ, sắt thép bình thường chỉ chẩn dùng nhiệt độ bằng 
nửa con số ấy là đã tan chảy ra rồi, ba nghìn độ C, đến cả đá cũng bị nung chảy, vậy mà lại 
chẳng làm sợi xích này đỏ lên nổi. Trác Mộc Cường Ba phẫn nộ thốt lên: "Đây căn bẩn không 
phải là xích sắt, đây là cái quái quở gì vậu! " Gã bi phẫn hất văng chân lên, máu chảy xối ra từ 
chỗ vết thương vỡ, ngoài cảm giác đau đớn vì bị bỏng ra, không ngờ lại có cả cảm giác tê tê 
nữa. 


Lúc này, trần nhà đã hạ thấp xuống chỉ còn một nửa độ cao, cửa đá giờ phải khom người mới 
chui qua được. Lạt ma Á La ngước nhìn kim tự tháp cát trên tường, hình tam giác đã đảy lên ba 
phần tư, chỉ còn lại mỗi cái chóp nhọn. Đa Cát nhắm mắt lại nói: "Pháp sư đại nhân, ngài đi đi, 
e rằng tôi và Thánh sứ đại nhân không đi được nữa rồi." 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Đúng đấy, Á La đại sư, ngài rời khỏi đây trước đi, chúng ta 
không thể chết cả ba ở chỗ này được." 


Trang 822/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La tức giận nói: "Đi! Tôi làm sao mà đi được? Cậu bảo tôi bỏ lại hai người mà đi hau 
sao? Vậy tôi biết ăn nói thế nào với họ đây? Tôi biết nói với Đường Mẫn tiểu thư của cậu thế 
nào đây? Tôi biết nói với Đức Nhân lão gia thế nào đây? " 


Đa Cát khẩn cầu: "Cầu xin ngài đấy, hãy đi đi, Pháp sư đại nhân." Anh gào lên: "Ngài đi ra đi! " 


Lạt ma Á La phảng phất như đã đọc được trong ánh mắt Đa Cát một sự quyết tâm, ông giằng 
xé đau khổ trong khoảng khắc, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Ông đã biết quuết định của 
Đa Cát, nhưng quyết định nàu không thể nói với Cường Ba thiếu gia được. Lúc vị sư già ra khỏi 
gian thạch thất thì đã phải quờ cả hai chân xuống mới bò qua cửa được. 


Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm nói: "Tốt quá rồi, cuối cùng đại sư cũng chịu đi ra rồi." 


“Thánh sứ đại nhân." Đa Cát đối mặt với Trác Mộc Cường Ba, lí nhí nói: "Cám ơn ngài, cám ơn 
ngài đã đưa tôi đi, trong giờ khắc đen tối nhất, ngài cũng không buông tay ra. Nhờ có ngài, mà 
cuộc đời tôi có ý nghĩa, không còn là một câu nói suông nữa..." 


Trác Mộc Cường Ba cũng biết Đa Cát muốn làm gì, gã vội kêu lên: "Đừng làm chuyện ngu ngốc, 
Đa Cát, chưa đến giờ khắc cuối cùng thì đừng buông bỏ hụ vọng." 


Đa Cát trợn tròn đôi mắt to hơn người thường của mình lên, mỉm cười nhìn Trác Mộc Cường 
Ba: "Có lẽ tôi nên buông tay sớm một chút, Thánh sứ đại nhân và Pháp sư đại nhân cũng không 
phải vì tôi mà chịu khổ nhục nhiều đến thế. Phật tổ vạn năng đã có an bài từ trước. Phật tổ vạn 
năng đã có an bài từ trước, từ khoảng khắc Thánh sứ đại nhân chộp lấy tay tôi tôi đã quyết định 
vận mệnh thuộc về ai. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, không có tác dụng gì 
trong hành trình tìm kiếm Thánh địa của Thánh sứ đại nhân, giờ đâu, hãy để tôi dùng tình mạng 
nhỏ nhoi này của mình mà mở đường cho ngài đi! " 


Con dao ởi rừng lóe lên sắc lạnh, Đa Cát vận tối đa sức lực chém mạnh xuống chân mình. 
Trong tiếng gào thét xé ruột của Trác Mộc Cường Ba, máu tươi bắn tóe, cơn đau khủng khiếp 
khiến Đa Cát ngất đi trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó cảm giác đau dớn còn dữ dội hơn lại 
làm Đa Cát sực tỉnh khỏi cơn hôn mê, trong một cái nháy mắt đó, Đa Cát đã từ sống chuyển 
sang chết, rồi lại từ chết chuyển về sống. Xương chân đã đứt hẳn, nhưng chân anh chưa lìa ra, 
vẫn còn ít nhiều da thịt dính lại, gương mặt Đa Cát vặn vẹo vì đâu đớn, chỉ thấy anh nghiến chặt 
răng, đạp mạnh vào khóa đồng, lấy thân mình làm trọng tâm, ra sức giật mạnh một cái, cẳng 
chân đã gãy lìa. Sắc mặt Đa Cát tái nhợt như tờ giấy trắng, máu từ vết thương chảy ồ ồ ra như 
cái vòi nước. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi sững sờ, lạt ma Á La ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn 
cảnh tượng ấy. Đa Cát nghiến răng chịu đựng, gượng nở nụ cười, rút chân ra khỏi khóa đồng, kế 
đó, dùng thân thể nhỏ bé của mình húc cả Trác Mộc Cường Ba đang hoàn toàn ngây ngẩn lao 
về phía cảnh cửa đá đang sắp đóng sập lại, sợi xích dưới chân gã cũng theo đó mà kéo ra. Quả 
nhiên, khi cái khóa dưới chân Đa Cát chìm vào sàn nhà bằng đồng, cái khóa nơi chân Trác Mộc 
Cường Ba liền "cách" một tiếng, mở tung ra, kế đó cơ quan dưới sàn liền "cách” một tiếng, mở 
tung ra, kế đó cơ quan dưới sàn liền xoay quấn dâu xích lại, chuẩn bị kéo khóa đồng về vị trí ban 
đâu. Lạt ma Á La sớm đã có chuẩn bị, khi Trác Mộc Cường Ba loạng choạng lại gần cửa đá, ông 
liền thò tau vào kéo mạnh, tức khắc khiến gã ngã nhào, rồi kéo ra bên ngoài, lúc này cửa đá chỉ 
cách mặt đất một quãng đúng bằng đầu người, đầu Trác Mộc Cường Ba đập mạnh vào mép cửa 
đá, ngất xỉu luôn tại chỗ. 


Lúc này Đa Cát có muốn ra thì đầu anh cũng đã không thể chui qua cửa đá được nữa, mà anh 


Trang 823/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng chẳng còn sức nào mà bò đến bên cửa được nữa. Đa Cát ném ra một vật nhỏ, nói lời cuối 
cùng với lạt ma A La: "Pháp sư đại nhân, xin ngài hãy mang Thánh thạch giao cho Ca Ca. Cả 
thứ này nữa, bảo cô ấu đừng đợi tôi ở cổng thôn làm gì nữa." 


Cánh cửa đá chảm chậm hạ xuống, Đa Cát cũng cảm thấy nhiệt độ và thể lực theo dòng máu từ 
từ chảy ra khỏi cơ thể, một tia ú thức còn tỉnh táo cuối cùng của anh phảng phất như quay trở 
về với quá khứ mấu năm về trước, dưới gốc cây bách lớn, cả đám trẻ con đang vui đùa ẩm ï. 


"Điệt Bất, Điệt Bất, Đa Cát Điệt Bất... Điệt Bất, Điệt Bất, Đa Cát Điệt Bất..." 


Đứa bé trai gầu gò quò dưới đất, toát lên vẻ quật cường, quyết không để nước mắt chảy ra, vẫn 
lớn tiếng cãi: "Tao không phải Điệt Bất! Tao không phải! " 


"Đúng mày rồi, đúng mày rồi, bố mày là Điệt Bất, mày cũng là Điệt Bất! Mãi mãi mày cũng vẫn 
là Điệt Bất! " 


"Đợi mà xem ởi, tao sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất làng này, Thánh sứ đại nhân đến thôn làng, 
sẽ chỉ dẫn mình tao đi thôi! " Đứa bé trai thọc tay sâu xuống bùn, bóp thật chặt. 


Sau khi bọn trẻ con đã đi hết, nó đứng lên, kinh ngạc nhìn cô bé gái trước mắt mình, bực dọc 
hỏi: "Này, con bé kia? Sao mày vẫn không đi? Vừa nãy không phải chính anh trai mày đầu têu 
bắt nạt tao hả? Cần thận tao đánh mày đấy! " 


"Ư... cái... anh không làm thế đâu." Đôi mắt cô bé rất sáng, tựa như biết nói chuyện vậy. Cô rụt 
rè nói, cúi đầu mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, em thay anh trai xin lỗi anh. Hôm ấy, cái con dê con ấy, 
ư... em biết là anh đã cứu nó, cái... ư... cảm ơn anh nhiều lắm." 


Đứa bé trai cười ác độc: "Hây. Cảm ơn thì phải có thành ý chứ, ừm, phải làm thế nào nhỉ, thế 
này đi nhé, sau này làm vợ tao đi." 


"Làm vợ là cái gì? " 

"Vợ ấu hả? Chính là có bánh bơ thì cùng ăn, có trà sữa thì cùng uống, ngày ngày đều chơi 
chung." 

“Thật không hả? Hay quá đi, anh phải giữ lời đấu nhé." 


"Được, nào, móc tay nào, không được hối hận đâu nhé. Nhưng mà, giờ tao phải vào rừng đây, a 
ba bảo rồi, chỉ có rừng sâu mới dạy chúng ta thế nào để trở thành thợ săn ưu tú nhất, ở trong 
thôn thì không học được đâu. Tao nhất định sẽ cho mấy lão già trong thôn ấy biết, Đa Cát nàu 
mới là thợ săn giỏi nhất thôn Công Bố, Đa Cát này mới là người Thánh sứ đại nhân coi trọng, 
hừi " 


"Ư... vậu em sẽ ở cổng thôn đợi anh về nhé, đừng quên lời hứa của chúng ta đấy." 


Những mảnh vụn ký ức băng qua dòng sông năm tháng, âm thanh của đá hạ xuống nặng nề 
khiến cả gian thạch thất chìm vào tăm tối, phảng phất như cảm giác được trần đá áp lên cơ thể 
mình, Đa Cát thấy thân thể mình lạnh buốt, lạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong bóng tối, không có 
ánh sáng, đầu gác lên sàn nhà băng lạnh, thật yên tĩnh, Đa Cát chằm chậm nhắm mắt lại. 


Trang 824/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sáu người đã có bốn người ủ rũ mệt mỏi không phấn chấn lên nổi. Trương Lập, Nhạc Dương 
vai trái vai phải đều không thể nhấc lên, chân giáo sư Phương Tân sưng vù, bất đắc dĩ đành phải 
rạch quần ngoài ra, tránh để nén căng quá sẽ gây thành bầm huyết còn nghiêm trọng hơn; Ba 
Tang mặt mũi bầm dập, cơ bắp cánh tau cầm súng không ngừng co giật; Đường Mẫn đã thay đổi 
vẻ dịu dàng thường ngày, trở thành nữ chiến sĩ không biết gục ngã, gương mặt như búp bê sứ ấu 
trắng nhợt đến đáng sợ, thân thể mảnh mai như công chúa Thiên Nga vẫn kiên cường đứng 
vững như thể bên trong là cốt thép gân đồng, không hiểu là tín niệm gì đã chống đỡ cho cô như 
thế; một người phụ nữ khác đang lau đi vết máu trên trán, đôi mắt không ngớt nhìn chăm chăm 
về phía trước, nhìn gương mặt nghiêm nghị và tư thế oai hùng ấy của cô khiến người ta hoàn 
toàn không thể nhận ra cô bị thương nặng nhẹ thế nào: nếu cả nhóm người này đều phải ngã 
xuống, chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng. Khi cùng lúc bị đám dây leo và bọn lính đánh thuê 
tấn công tập kích, chính người phụ nữ này, với trực giác và năng lực phân tích kinh người của 
mình, đã dẫn cả nhóm xông ra khỏi con đường chết chóc ấy, đồng thời còn vòng ra phía trước 
đám người do Max dẫn đầu. Mặc dù trên đường có giao chiến với ba nhóm phần tử vũ trang bị 
tách ra, nhưng hai bên vừa tiếp cận nhau đã tức khắc tản ra, nổ súng bên trong cái hang động 
như cái máu nghiền thịt đó thật chẳng khác nào tự sát cả. Nhạc Dương sau khi nổi cơn khùng 
điên gào thét Kiệt Kiệt gì đó ở Thập tướng tự tại điện, đã bình tĩnh trở lại. Sự thực thì từ sau lúc 
ấy, bọn họ đều vừa đánh vừa rút, Lữ Cánh Nam cũng không tra hỏi sâu hơn, còn Trương Lập thì 
đã hỏi hai lần, nhưng Nhạc Dương đều lẳng sang chuyện khác. 


Bị bọn tên Max bám riết không rời, bọn họ vừa chạy qua chạy lại khắp xung quanh huyết trì 
lửng lơ giữa không trung ấy, vừa đồng thời tìm kiếm lối ra và tấm bản đồ có khả năng xuất hiện. 
Theo chỉ thị của Lữ Cánh Nam, họ cố gắng hết sức không nổ súng giao chiến với đối phương, 
tránh được thì tránh, đến lúc bất đắc dĩ mới bắn vài phát súng để dãn cự lụ. 


Ba Tang rụt đầu vào trong cửa, lắc nhè nhẹ, tỏ ý là tạm thời không có người bám theo. Lữ Cánh 
Nam đảo mắt quan sát xung quanh, tựa hồ đã không còn con đường nào khác, từ đây ởi tiếp lên 
chừng bảy tám tầng nữa là hình như lại trở về gần chỗ ban đầu đi xuống khối lập phương này 
rồi. Cô bình tĩnh phân tích: "Nhóm bảy người đầu tiên và hai bóng đến sau đó có lẽ đã gặp nhau 
rồi, nhưng họ không nổ súng, vậy thì đó là cùng một bọn. Giờ chúng ta phải đối mặt với chín 
tên có vũ trang, có lẽ đây là số người còn lại cuối cùng của chúng rồi, không tách ra chiếm lĩnh 
các vị trí quan trọng chứng tỏ chỉ huy của chúng bất lực, e là Ben không ở trong đám này. 
Chúng ta cần phải tìm thấy bản đồ trước bọn chúng, phòng ốc ở đây chúng ta đã kiểm tra hết 
cả, rõ ràng không phải là nơi để các đồ vật quý trọng, phía trước là đoạn rẽ cuối cùng rồi, nếu 
vẫn không thể tìm ra đường nào khác thì chúng ta đành phải rời khỏi đâu thôi." 


Giáo sư Phương Tân chỉnh lại gọng kính: "Chỗ này có lẽ là nơi sâu nhất của tượng Phật rồi, 
muốn rời khỏi thì chỉ còn cách đi ngược đường cũ mà trở lại đó." 


Lữ Cánh Nam không nói năng gì, đi ngược đường cũ trở lại tức là thế nào, chuyện này cô không 
cần giải thích nữa. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô cũng buông một tiếng: "Đừng dừng lại." 


"Cách cách", giáo sư Phương Tân giẫm gãy một bậc thang hình tròn, phát ra tiếng động lớn. 
Trương Lập và Nhạc Dương đứng sau vội vươn tay ra kéo ông lại, kẻ địch bên dưới lập tức có 
phản ứng. Lữ Cánh Nam cảnh giác quan sát bên dưới một lượt, rồi vung súng lên nói: "Cần thận 
một chút, để tôi đi mở đường cho." 


Đường Mẫn cũng giật chốt an toàn, nói: "Tôi đoạn hậu." Bốn người đàn ông đi giữa đều lấy làm 


Trang 825/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngượng ngùng. 


$o& 


Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, nhận lấy di vật của Đa Cát từ tay lạt ma A La, một cái Thiên châu 
và một cái kèn ngọc, trầm mặc trước cánh cửa đá suốt mười phút đồng hồ, cảnh cửa hoàn toàn 
không hề có vẻ gì là sẽ mở ra lần nữa cả. 


"Kể từ hôm nay, cái mạng này của Đa Cát, chính là của Thánh sứ đại nhân rồi, Đa Cát sẽ theo 
Thánh sứ đại nhân đi khắp Tam thiên đại thiên thế giới. Dù đem thân mình xuống A Tù địa 
ngục, chịu đủ mười tám loại khổ sở đớn đau, cũng nhất thiết bảo vệ bình an cho Thánh sứ đại 
nhân." 


Hình ảnh Đa Cát vỗ ngực thể thốt vẫn còn hiển hiện trước mắt, khi ấu gã chỉ cười cười cho qua, 
thế mà giờ đâu, Đa Cát đã dùng tình mạng của chính mình để xác nhận lời thê ấu, Đa Cát... 
Trác Mộc Cường Ba nén nỗi bi thương xuống đáy lòng, cất di vật của Đa Cát vào túi áp sát 
ngực, can đảm xoay người lại: "Đại sư, chúng ta đi thôi." Lạt ma Á La đã nhìn thấy trong mắt 
người đàn ông này lời lú giải về sinh mệnh sâu sắc hơn hẳn một bậc, lòng thảm nhủ: "Cường Ba 
thiếu gia, cuối cùng cậu cũng dần lĩnh ngộ ra rồi, đây chính là con đường cậu phải trải qua đó, 
con đường của cuộc đời cậu.” 


Trác Mộc Cường Ba không rơi nước mắt, gã phải mang theo sự cố chấp và kiên cường của Đa 
Cát mà đi tiếp hành trình nàu, gã đang dần tin chắc rằng tìm kiếm Bạc Ba La là sứ mệnh mà số 
phận đã an bài cho gã, đây là sứ mệnh của gã| Thông đạo này rất dài, càng đi càng xa khỏi 
phần bị đám dây leo phủ kín. Đứng trước hai lối rẽ, Trác Mộc Cường Ba chọn hướng ởi sâu vào 
bên trong vách đá, gã tin rằng giáo sư Phương Tân và những người khác cũng sẽ chọn con 
đường này. Đi trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng hai người cũng tìm thấy lối ra. Đó là một cánh 
cửa ngầm, cửa mở ra, phía trước là thông đạo hình vuông màu đỏ son, trên tường là hình anh Y 
Xá Na Thiên đang giảng yêu trừ ma. Xương cốt đầy đất hình vẽ thần ma chỉ chít trên tường mới 
đầu cũng khiến hai người chấn động mất một lúc, nhưng chỉ trong chốc lát họ đã định thần trở 
lại, ở chân tường, mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã để lại dấu hiệu rất rõ ràng dễ thấu. 
Trác Mộc Cường Ba và lạt ma đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng lộ ra một chút hân hoan, bọn 
họ lần theo dấu vết để lại, bắt đầu giở hết tốc lực đuổi theo nhóm người do Lữ Cánh Nam dẫn 
đầu. 


Lúc nàu đám Lữ Cánh Nam đã đi hết đường, sau khi rời khỏi khối lập phương, vách núi mé bên 
lại có một thông đạo hình vuông nữa, rộng chừng chục mét, bậc thang vô số, càng đi càng lên 
cao dần. Hai bên là giá nến đấu đèn, bên trên có Phi Thiên dạ xoa bay trên không dõi nhìn 
xuống, chân tường bên dưới chạm nổi vô số thần Phật, bên trong thông đạo là hai hàng Chuyển 
kinh luân còn bảo tồn khá hoàn hảo, có xương cốt nằm phủ phục bên trên, tận cùng con đường 
là một cánh cửa, đồ hình Nhị thập bất tú trên gỗ mục vẫn còn lờ mờ nhận ra được. Một điều ở 
đâu khiến người ta phải rùng mình là những cái xác khô đứng bên cạnh Chuyển kinh luân, tất cả 
đều hoàn toàn khác với những xương cốt la liệt dưới đất, đứng thắng nghiêm trang, tựa như bảo 
vệ cho Chuuển kinh luân vậy, thậm chí có xác khô còn đang kết thủ ấn, nhìn bề ngoài thì có vẻ 
như đều là những người đứng chết ở đâu một cách hết sức an nhiên tự tại. 


Lữ Cánh Nam cẩn thận đấy nhẹ hai cánh cửa gỗ ra, nhưng kết quả vẫn làm chúng đổ sập 
xuống, tung lên một đám bụi mù mịt. Không đợi bụi cát tan đi, bốn người trong nhóm đã xông 


Trang 826/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào trong nội điện. Đường Mẫn và Ba Tang đừng ở hai góc kiểm soát động tĩnh của kẻ địch, lúc 
cần thiết thì chặn đánh chúng bên ngoài. 


Gian nội điện chìm sâu trong vách núi nàu cực kỳ quái dị, đấu cửa ra liền phát hiện bên trong 
chẳng qua chỉ là một vòng hành lang rộng đâu chừng ba mét. Chính diện là một bức tường đá, 
trên tường có khá nhiều cửa, một số cánh cửa đã sập hoàn toàn, xác chết rải khắp xung quanh, 
trong cửa lại không phải lối thông, mà là những am Phật riêng rẽ, thờ phụng những vị thần Phật 
ba mắt hình dáng khác nhau. Cả phía bên kia bức tường cũng vậy, vách đá có vô số hốc khoét 
để thờ Phật, lớn nhỏ đủ cả, nhỏ thì chiều cao chiều rộng đều không quá ba mét, lớn thì cao cả 
chục mét. Vòng hành lang này chiều ngang chừng một trăm năm mươi mét, chiều dài khoảng 
hai trăm mét, quây thành hình chữ nhật. Vòng đầu tiên đã có không dưới trăm pho tượng Phật 
lớn nhỏ, tất cả đều không bị phá hoại nghiêm trọng lắm, hầu hết vẫn còn giữ được nguyên vẹn. 
Đi hết vòng tượng Phật thứ nhất, ở giữa lại có một vòng tượng nữa, hết vòng này đến vòng 
khác, tổng cộng có bốn vòng tượng Phật như thế, lớn nhỏ có khoảng hơn ba trăm pho, cùng 
hướng mặt vào phía trong. Chính giữa là một tọa đài do vô số cánh tay giơ lên trời chống đỡ, 
bọc lấy tọa dài ở trung tâm như những cánh hoa, chỉ tiếc là trên đó chẳng có gì hết. Nhạc 
Dương thất vọng nhảy khỏi tọa đài, lắc lắc đầu. 


Giáo sư Phương Tân khập khiễng đi tới, vẻ tiếc nuối nói: "Bị người ta lấy đi rồi à? Chỗ này có lẽ 
là đàn tế quan trọng nhất rồi, thứ đặt ở giữa đi tuyệt đối không phải Thánh vật tầm thường, nhìn 
cách sắp xếp những tượng Phật này có lẽ là một hình Mạn Đà La nào đó thì phải, ôi, thật tiếc 
quá. ˆ 


Trương Lập nói: "Xung quanh vẫn còn ba cánh cửa, chưa chắc đã không tìm thấy mà. " 


Lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng súng vang lên, Lữ Cánh Nam nói: "Bọn chúng đuổi tới nơi rồi, 
chúng ta đi qua cánh cửa phía Tây, hỏa lực của ta không thể áp chế được chúng đâu. Gọi Đường 
Mẫn và Ba Tang rút trở về đi, để những tượng Phật này tạm thời làm chúng mê hoặc một lúc, 
còn chúng ta thì gắng sức tranh thủ thời gian, tìm hết một lượt tất cả những nơi còn lại." 


Gian phòng phía Tây chưa toàn ang lớn, đỉnh đồng, rương gỗ bọc thép to như quan tài, trên 
tường vẫn vẽ những tranh thần Phật không ai nhận ra nổi, ruột ang rỗng không đựng gì, còn 
trong đỉnh đồng thì xếp gọn ghẽ một đống đầu lâu, một số đã bị phạt bay nắp sọ, lộ ra một lỗ 
tròn to hoác. Trong rương gỗ không hiểu có thứ gì, Trương Lập lấy hết can đảm lại gần mở một 
cái ra, phát hiện bên trong có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn gọn gàng, có vẻ giống như 
những bình gốm ở Cánh cửa Sinh mệnh, miệng bình đều được trát kín bằng vữa. Nhạc Dương 
ôm thử một cái lên lắc lắc, quả nhiên bên trong có nước, nhưng giáo sư Phương Tân cho rằng 
không nên tùy tiện mở ra. Lữ Cánh Nam cũng nghĩ nên đợi cán bộ chuyên trách nhà nước đến 
kiểm tra xem xét, cái rương gỗ thứ hai vậy là cũng không phải mở ra nữa. Một góc phòng chất 
đây các thứ đạo cụ quái dị, trên tường treo rất nhiều mặt nạ trông như mặt nạ của bộ môn kịch 
Tâu Tạng, kích cỡ chừng bằng hắn một cái thuẫn bài, dưới chân tường chất đống đầy các vật khí 
như búa xương, chuông, chày kim cương. Chỗ này có vẻ như là một cái kho. Không xem xét kỹ, 
cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác chuyển sang gian phòng phía chính Bắc. Ở đâu trần 
thiết rất phức tạp, mấy chục cây trụ đá đều được tạc thành hình người đứng. Chính giữa là một 
pho tượng Phật nằm tư thế kỳ dị, ngửa mặt lên trời, trừ những cái đã gãy lìa, tổng cộng có mười 
ba cánh tay giơ lên không trung, tựa như đang đòi giật thứ gì đó, lại tựa như đang vùng vẫu vật 
lộn, ba gương mặt đều vặn vẹo muốn nhìn thấy bầu trời, xếp thành một hàng thẳng. Nhìn tổng 
thể, pho tượng hệt như một con rết bị lật ngược, hai dãy cánh tay dài vẫn đang nhung nhúc 


Trang 827/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyển động. Bên dưới tượng Phật là giường khô lâu, một con rắn mang bành quấn lượn xung 
quanh, nghển cao đầu lên ở phía chính diện. Tượng Phật nằm này dài khoảng hơn chục mét, 
giường khô lâu bên dưới là dùng đầu lâu người thật xâu thành từng chuỗi mà ghép lại. Ngoài ra 
trong cả gian phòng không còn vật gì khác nữa. Bức bích họa lớn trên bức tường phía đối diện 
với cửa đã bị tróc lở nghiêm trọng, xem ra có vẻ như lấy phần eo tượng Phật nằm làm trung 
tâm. Giáo sư Phương Tân định kiểm tra kỹ xem nguyên nhân tại sao bích họa bị tróc ra, nơi đâu 
khô ráo tĩnh lặng, những bức bích họa ở xung quanh đều vẫn còn nguyên vẹn, tại sao bức này lại 
tróc ra một mảng lớn như thế? Nhưng ông chưa kịp xem kỹ thì đã nghe Nhạc Dương thúc giục: 
"Đi thôi giáo sư, chúng ta đến gian phòng tiếp theo." 


Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là cửa lớn mở rộng, trong túi Soares vang lên tiếng 'tít 
tít", ụ lấu bộ điều khiển trông như chiếc điện thoại di động ấy a, thấy đã sáng đèn xanh, liền 
mừng rỡ nói: "Có tín hiệu rồi, xem ra chỗ này đã gần lên mặt đất, không còn bị nhiễu sóng 
nữa. ` 


Merkin nói: "Vậy còn không thả đám lính trinh sát của anh ra đi! Lần này tổn thất quá lớn rồi, 
tôi không muốn tăng thêm số thương vong nữa đâu." 


Soares gật đầu: "Chuyện ấy đương nhiên rồi." Dứt lời liền kéo ba lô, một con bồ câu đeo ăng 
tên trên đầu đập cánh phành phạch bay vào trong cánh cửa. 


Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật, ngoài gian Thiên Phật điện ở giữa ra, ba 
gian còn lại lần lượt ở ba phía Đông, Tây, Bắc, đi hết một vòng thì phát hiện ở đây không còn 
đường ra nào khác. Lúc này sáu người đang ở gian điện phía Đông, cũng là gian cuối cùng, còn 
bọn Merkin thì đã vào Thiên Phật điện, làm phát ra tiếng động rất lớn. Trương Lập nắm chặt 
khẩu súng trong tay nói: "Đành liều với bọn chúng vậu." 


Lữ Cánh Nam đứng phía sau bức tường bên cạnh cửa nhẹ giọng nói: Không vội, tạm thời 
chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, dù chưa biết nơi nàu không còn lối ra nào khác, thì cũng 
không thể biết chúng ta đang ở đâu, cứ liệu tình hình rồi tính sau. Dù cho chúng vào theo hướng 
nào, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cánh cửa khác." Cô đảo mắt nhìn quanh gian điện cuối 
cùng, nơi đây nhiều phần có vẻ giống một công trường khai thác đá hơn, vách tường đá bị khoét 
thành lỗ lớn ở khắp nơi, dưới đất để bừa bãi đủ kiểu tượng Phật thành hình và chưa thành hình, 
xen lẫn trong đám tượng đá là vô số xương khô. 


Giáo sư Phương Tân không dám chậm trễ một phút nào, nội dung trong bốn gian đại điện quá 
đỗi phong phú, mà thời gian lại cấp bách, ông không thể quay phim hết toàn bộ được. Chẳng 
hạn, trên tường gian đại điện này treo đầy những bức thangka màu đen, vì không có ánh sáng 
nên thực sự rất khó biết chúng mô tả gì, kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối thì cũng chỉ nhận 
được hình ảnh lờ mờ, nhưng chỉ riêng những hình ảnh lờ mờ ấy thôi cũng đã khiến giáo sư 
Phương Tân kinh hãi đến toát hết mồ hôi lạnh rồi. Vì những bức thangka màu đen này hình như 
đều mô tả cảnh tượng tế máu, tế người sống và các vu thuật cổ của người xưa. 


Sau khi xem xét kỹ tính hình, đám người của Merkin tiến vào Thiên Phật điện. Với sự hỗ trợ 
quan sát từ trên cao của 'trinh sát binh”, mấy cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động bố trí trong điện 
đã hoàn toàn bại lộ, kế nghi hoặc kẻ địch của Lữ Cánh Nam cũng vô tác dụng. Merkin nhảy lên 
bệ tượng Phật nghìn tay ở chính giữa gian điện, nhìn bệ tượng trống không và dấu chân bên 
cạnh, cuống cuồng kêu lên: "Bị chúng lấy đi mất rồi, mau đuổi cho taol " 


Trang 828/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Gượm đã." Soares lên tiếng, "nhìn cho rõ, tuy vết chân này mới giẫm lên, những chỗ đặt đồ vật 
thì đã trống từ lâu lắm rồi. Không phải chúng lấy đâu, có lẽ là chúng ta lại một phen công toi vô 
ích rồi. " 


"Không thể nào, nhất định là ở đây! " Merkin hơi nổi cáu, để mất bao nhiêu thủ hạ như vậu, 
thực sự hắn khó mà nghĩ cho thông được. 


Soares đứng ở chính giữa bệ tượng nói: "Giờ có ba cánh cửa, cửa nào cũng đóng cả, chúng ta 
đuổi theo hướng nào đây? " 


Merkin thầm tính toán trong đầu, chia quân làm ba đường thì không đủ người, tập trung vào một 
hướng thì có khi đối phương lén lút chạy mất cũng không chừng. Nghĩ đoạn, hắn liền sắp xếp: 
"Lôi Ba, Đính, Đạt Kiệt, Lâm, bốn thằng mày theo Karl truy kích chúng nó, đám còn lại ở đâu 
canh cửa với tao, không để đứa nào thoát hết." 


ã # “TY 


Soares cười khùng khục nói: "Có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi thì chuyện gì cũng dễ cả thôi. 
Y đeo thiết bị hồng ngoại nhìn trong bóng tối lên, lắp microphone vào tai, ấn một cái nút trên 
thứ vũ khí đang cầm, thân súng to tướng bắt đầu xoay chuyển, mở ra bên cạnh một màn hình 
video, bên cạnh còn có một bao da nhỏ, chiếc máy điều khiển sinh vật của Soares cắm vào hết 
sức vừa vặn. Những người khác cũng lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối 
và các thiết bị điện tử khác, vũ trang đầu đủ đến tận răng. Soares thử liên lạc với Merkin qua 
thiết bị truyền thông, xác định tín hiệu không gặp trở ngại gì, liền một tau giơ súng tiến đến 
cánh cửa ở phía Tây: "Xuất phát thôi các anh bạn! Chúng ta đi săn, nhưng chớ để con mồi làm 
bị thương đấy nhé." 


Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La đứng ở chỗ cao nhất của quân thể kiến trúc lập thể, kinh 
ngạc thốt lên: "Đây là chỗ nào vậy? " 


Lạt ma Á La cũng không trả lời được câu hỏi của gã, chỉ trầm ngâm suụ tư: "Đây là đâu? Sao ta 
chưa từng nghe nói đến nhỉ? Trong các tài liệu cũng không hề có bất cứ ghi chép nào phải 
không nhỉ? Chẳng lẽ đâu là trung tâm bí mật của Thánh luyện đường hay sao? Nhìn hình dáng 
này, rõ ràng là do cả nghìn cái huyết trì đan xen chồng chéo ghép lại mà thành. Ừm, cản phải 
báo cáo về nơi nàu cho Hội đồng Trưởng lão mới được, nói không chừng lại ẩn chứa bí mật vẻ 
sự biến mất của Thánh giáo chúng ta." 


Ông cất tiếng hỏi: "Thế nào rồi? Có phát hiện kứ hiệu của họ để lại không? " 


Trác Mộc Cường Ba bước đi mấy bước, chợt kêu lên: "Có rồi! Ở đâu này, chúng ta xuống dưới 
đó thôi.” 


Hai người lao nhanh vun vút giữa các gian huyết trì, hết gian này rồi lại đến gian khác, ký hiệu 
của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại hết sức rõ ràng, hiển nhiên là không đơn 
giản chỉ để chỉ dẫn phương hướng cho bọn gã, nhóm của giáo sư từng tìm kiếm đường ra trong 
cái huyết trì nhiều tầng đan xen lẫn nhau nàu, nên có rất nhiều kú hiệu là để đánh dấu lối rẽ. Có 
được những dấu hiệu này, Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La thoải mái hơn rất nhiều. Tuụ 
nhiên, Trác Mộc Cường Ba chợt nhìn đến những màu sắc bắt mắt trên cầu thang, nói: "Những 
kú hiệu này không phải của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại, trông còn nổi 
hơn cả ký hiệu của chúng ta nữa.” 


Trang 829/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La nghiêm túc nói: "m, những ký hiệu nàu cũng vừa đánh vào thôi, không phải họ 
lưu lại, chắc là của bọn tên Ben chẳng sai. Bọn chúng cũng mò được đến đâu rồi, chúng ta phải 
nhanh chóng tập hợp đội ngũ, không còn thời gian quan sát những gian phòng kỳ quái này đâu, 
để nghiên cứu sau vậu. Đi thôi." Lời ông còn chưa dứt, trong bóng tối xa xa bỗng có tiếng súng 
vắng đến, kèm theo cả tiếng lựu đạn nổ vang. 


Trên cao vẫn còn ba người nữa đang quan sát Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La, tên miệng 
rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái: "Bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng mau bám theo 
thôi." Trong miệng hắn dường như đang ngậm thứ gì đó, nếu có ánh đèn ắt hẳn sẽ nhận ra, đó 
chính là thứ dây leo gặp nước sẽ phình to ra kia, giờ đâu một mẩu dây leo ấu đang bị hắn nhai 
trong mồm như nhai một con sâu béo mẫm. Rẻ này tên là Lâm Nhân. 


Tên ở giữa trên mặt có vết sẹo rất nổi bật, rõ ràng chính là Tây Mễ. Chỉ nghe Tây Mễ thản 
nhiên nói: "Chớ đuổi gấp như vậy, sẽ bị phát hiện đó, chúng ta chỉ có ba người, còn chúng thì 
hình như là lần theo kú hiệu của đồng bọn mà đến đây, ai biết được phía trước còn bao nhiêu 
đứa nữa.” 


Người đứng bên phai Tây Mễ chòm râu cũn cỡn nói: "Nếu không được thì chúng ta cứ theo 
đường cũ mà trở ra đi, đằng nào thì cơ quan cũng dừng lại hết cả rồi." Tên này là Hồ Chi Quân. 


Tây Mễ nói: "Xem tình hình thế nào rồi tính sau." Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng súng. 


Soares mở cánh cửa phía Tây ra, nhưng không xông vào mà chỉ thả hai con bồ câu trinh sát mở 
đường. Bồ câu chao liệng trên không trung truyền về hình ảnh toàn cảnh qua ông kính nhìn 
đêm, rồi bau một vòng theo mép tường thẳng đến gian đại điện phía Đông. 


Trương Lập thì thầm nói: "Chúng đi phía bên kia, chúng ta xông ra nhé/” 


"Đợi chút đã, có vẻ không ổn lắm, hình như chúng chia làm hai nhóm, có một nhóm trấn ở gian 
đại điện chính giữa." Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nhìn Ba Tang, Ba Tang cũng nhíu mày lại. 
Nhạy cảm nghề nghiệp đã cho hai người biết, nguy cơ đang từ từ áp sát đến. 


"Ơ kìa, cái gì thế kia? " Nhạc Dương hạ giọng kêu lên đầy kinh ngạc. Trương Lập cũng trông 
thấy, ngay sau đó liền thở phào một tiếng: "Có quái gì đâu mà phải kinh ngạc đến thế, chỉ là 
một con bồ câu thôi mà." 


"Bỏ câu! Ở đâu sao lại có bồ câu được! " Cả hai gần như cùng lúc lóe lên suy nghĩ này trong đầu, 
đều giật mình kinh hãi. 


Soares nhìn nét mặt kinh hoảng luống cuống của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, 
quay sang nói với Merkin: "Gian đại điện này đã bịt kín rồi, chúng ở sau cánh cửa phía Đông, tôi 
xông vào đâu, anh chặn cửa nhé. Hừ, không chạy thoát được đâu." 


"Bị phát hiện rồi! " Lữ Cánh Nam là người đầu tiên có phản ứng, tung chân đạp bay cánh cửa đã 
mục nát, ném ra hai quả lựu đạn sáng, trước tiên làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của 
kẻ địch, kế đó vung tay lên, dẫn theo cả nhóm lui về phía sau, đồng thời gài một quả mìn khói 
hẹn giờ trên vách đá. Hai con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong 
thời gian ngắn là không thể nào rồi. 


Những kẻ truy kích thông thường đều có mang trong tay hỏa lực mạnh hơn, điều này cũng tạo 


Trang S30/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ra cho chúng tâm lý tự cao tự đại, nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, ít nhất phe mình 
cũng chiếm được ưu thế về tâm lý, Lữ Cánh Nam nghĩ vậy, nên vừa rút lui vừa sắp xếp phương 
án tác chiến trong vài động tác gọn gẽ. Hai nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện 
phía Bắc. 


Quả nhiên, Soares đang chạy đuổi không hẻ điều khiển bồ câu trinh sát, nghe thấy tiếng nổ 
trong đại điện và tiếng súng phản kích của bọn Merkin, nghĩ một cách đương nhiên rằng, kẻ 
địch đang giao chiến với Merkin trong đại điện, còn mình thì vừa hay vòng ra phía sau tập kích, 
không ngờ đối phương lại giảo hoạt quay đầu trở lại, thành ra lúc có bóng người xuất hiện trong 
thiết bị nhìn đêm, y còn tưởng đó là người phe mình nữa. 


Nói nổ súng là nổ súng ngay, hai tốp người đều nằm thụp xuống đất, bắn nhau tán loạn. Vì nhất 
thời sơ ý, nên các sản phẩm khoa họa kỹ thuật cao của Soares như là sinh vật điều khiển từ xa, 
súng quay ngoặt được, khóa điện tử... đều không kịp mang ra sử dụng. 


Còn bọn Merkin thì bị lựu đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng kẻ địch thừa cơ tấn công, chỉ biết 
chĩa súng vào cửa mà bắn ầm ầm trong quảng sáng chói lòa, đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn, 
thì mìn khói hẹn giờ lại đột nhiên bùng lên, mù mù mịt mịt khiên bọn hắn không dám mạo hiểm 
xông vào cánh cửa phía Đông đó. Đến lúc tiếng súng nổ đì đoàng vang lên trong gian điện phía 
Bắc, Merkin lại lo có người nấp phía sau màn khói, đợi khi nào khói tan hết sẽ từ phía sau tràn 
ra tập kích, vậy nên vẫn không dám vọng động. Mặc dù vũ khí trang bị của bọn Lữ Cánh Nam 
không bằng đám người Merkin, Soares, nhưng trong cuộc chiến này, vừa mới bắt đầu nhóm của 
cô đã chiếm được thế thượng phong rồi. 


Trang S31/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 419 - Đối Đầu Quyết Chiến 


Hai bên vây quanh tượng Phật nằm trong gian điện phía Bắc triển khai chiến đấu, một bên tấn 
công một bên phòng thủ, tiếng súng vang dậy, lựu đạn nổ ầm âm, ánh lửa không ngừng chớp 
nháy lóe lên, bụi đá bắn tung tóe mù mịt, chốc chốc lại có những phát súng bắn vào trụ đá 
chệch đi hoặc đổi hướng. Gian điện phía Bắc này có rất nhiều trụ đá, lại thêm pho tượng Phật 
to tướng chắn ở giữa, bên nào muốn xông lên cũng đều hết sức khó khăn. Theo chỉ thị của Lữ 
Cánh Nam, nhân lúc cuộc chiến hỗn loạn vừa bắt đầu, Ba Tang và giáo sư Phương Tân đã 
chiếm được vị trí bên cạnh tượng Phật nằm. Còn Trương Lập và Nhạc Dương thì lợi dụng cánh 
tau tượng Phật nằm yểm hộ, lặng lẽ chiếm lĩnh cao điểm, nhìn qua khe hở giữa các cánh tay, hai 
người lần tìm vị trí nơi có ánh lửa lóe lên trong bóng tối. 


Merkin nói vào thiết bị liên lạc: "Chúng có bao nhiêu người? " 


Soares đáp: "Ở đây hỗn loạn lắm, nhìn không rõ. Ừm, chó chết, súng nhỏ mà cũng gớm thật 
đấy." 


Merkin nhìn hai khung cửa một tối một sáng phá trước mặt, thấp giọng nói: "Cần thận, lập tức 
đến chỉ viện cho các anh đây." Nói đoạn hắn liền vẫy tau với Max đang đứng cạnh, ra hiệu cho 
tên thuộc hạ thân tín thử thăm dò hỏa lực đối phương. Max dẫn theo hai tên lính đánh thuê chĩa 
súng vào màn khói mù mịt bắn tỉa từng phát một, rồi bắn quét một loạt đạn dài, đều không có 
hồi đáp, kế đó liền sử dụng phương pháp đan xen hỏa lực uểm hộ lẫn nhau, chảm chậm tiến lại 
gần khu vực khói mù. 


"Chíu, ” một màn sương máu tung tóe bung ra, cú bắn tỉa của Trương Lập đạt hiệu quả rất tốt, 
một phát trúng đầu luôn. Nhạc Dương thấy thế liền quay sang phía anh giơ một ngón tay cái 
lên. Trương Lập đắc ý cười cười, giỡn mặt à, dù thế nào thì anh mày đây cũng xuất thân từ bộ 
đội đặc chủng, một chút công phu này thì vẫn phải có chứ. "Bụp”, Nhạc Dương cũng bắn trúng 
đùi một tên lính đánh thuê, tên đó đau quá ngã vật ra, liền để lộ hình tích, bị khẩu tiểu liên tự 
động 5, 8 li kiểu QBZ03 của Ba Tang hạ sát. Soares tức tối quát chửi: "Cái lũ ngu xuẩn, bọn 
chúng ở trên tượng Phật ấy, bắn tập trung vào cho tao." 


Nơi này có quá nhiều trụ đá, khiến không thể ném lựu đạn một cách chuẩn xác được, vì vậy thân 
thể tượng Phật nằm trông như lỗ châu mai này thành ra lại rất an toàn. Thật may là ưu thế nhỏ 
nhoi này đã được Lữ Cánh Nam phát hiện ra trước đối phương một bước. Trương Lập và Nhạc 
Dương mỗi người bắn một phát súng xong cũng biết chắc chắn mình sẽ bị lộ, sớm đã trượt 
xuống khỏi tượng Phật, trước đó còn ngấm ngầm giở trò trên các cánh tau tượng đá, bâu giờ cả 
hai anh chàng láu cá đều đang nấp dưới bệ tượng mà đếm ngược. 


"Năm, bốn, ba, hai, một! " Nhạc Dương vừa đếm dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, "ắm âm", 
một cánh tay tượng đá đã được cho nổ định hướng thành công, lao vù đến chỗ bọn Soares đang 
nấp. Cánh tau bay vào giữa trận địa của Soares, liên "bùm" một tiếng, lại nổ lần thứ hai, đá vụn 
bắn ra như những mảnh đạn nhỏ, tấn công đối phương trên phạm vi rộng. "Goodl " Nhạc 
Dương và Trương Lập giơ cánh tay còn lại ra đập vào nhau chúc mừng. 


Soares không thể không phát ra tín hiệu cầu viện, lớn tiếng gọi: "Làm trò gì thế? Có phải anh 


Trang 832/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vẫn chưa đến không? Ben? Nhanh lên, bọn chúng đều ở đây hết, không còn tên nào nữa đâu. " 


Lúc này, trước ánh mắt nhìn chằm chằm xỉa xói của ông chủ, Max đành đánh liều nhảy thẳng 
vào màn khói, giương súng bắn liền một tràng, kết quả là nghe thấu Soares lớn tiếng mắng chửi 
trong thiết bị liên lạc: "Bồ câu của tao, thằng chó ngu nào bắn đấy? " 


Lôi Ba tay to, một tay nắm luôn cả bốn quả lựu đạn, lấy dâu thừng buộc chặc vào nhau, ghép lại 
thành một trái tạc đạn, vung ra, một tiếng nổ lớn làm cả gian đại điện rung lên vì chấn động. 
Cũng không rõ Lôi Ba đã ném lựu vào chỗ nào, chỉ thấy sau tiếng nổ, bức tường sau lưng tượng 
Phật nằm bất ngờ nổ ra một cửa hang lớn, không lệch không nghiêng, vừa hay chính vào vị trí 
bức bích họa bong tróc. Hang động bên trong tối om om, tựa như lại là một thông đạo khác 
nữa, khiến cả hai tốp người trong thoáng chốc đều ngẩn ra, bức tượng Phật khổng lồ dưới lòng 
đất này quả thức có quá nhiều điều khiến người ta không thể lường đến. 


Nhân khoảnh khắc cả hai bên đều ngẩn ra ấu, Lữ Cánh Nam đã quả quyết xông ra. Viên đạn từ 
nòng súng của LC sượt qua làm bị thương một bên vai của Soares. Y vội lùi về sau trụ đá, vẫu 
tay về phía sau, giơ ngón giữa và ngón trỏ hướng vào trong, kế đó là ngón cái hớt ngang một 
đường, ý bảo tạm thời thoái lui, hỏa lực bên đoạn hậu. 


Ba người bọn Soares vừa mới rút vào kho bên mé phía Tây, Ba Tang liển ném vào chỗ ngoặt 
nơi bọn v rút về một quả lựu đạn, sau đó Lữ Cánh Nam lập tức dẫn theo các thành viên trong 
nhóm xông ra cánh cửa vỡ của gian điện phía Bắc này, một quả đạn tín hiệu bắn vù qua, bọn 
Merkin liền lộ hình tích ngay tắp lự. Chẳng nói chẳng rằng, nhóm sáu người của Lữ Cánh Nam 
đã áp vào hành lang bên ngoài tấn công luôn. Bọn Merkin không ngờ Soares lại bị áp đảo 
nhanh như vậy, nhất thời cũng luống cuống chân tau, hai tên nấp vào gian điện phía Đông, hai 
tên lăn vào giữa vòng tượng Phật trung tâm, trung tâm chiến trường lại chuyển dịch đến gian 
Thiện Phật điện ở giữa. 


Các tượng Phật trong điện cung cấp cho cả hai phe chỗ ẩn náu rất tốt, nên muốn nhắm thẳng 
bắn trúng kẻ địch là điều hết sức khó khăn, vì vậy cả hai bên đều sử dụng lự đạn, chỉ xem bên 
nào ném chuẩn xác hơn. 


Soares lách vào gian điện phía Tây, nghiêng tai lắng nghe liền biết ngay hai phe đã khai chiến 
trong gian Thiên Phật điện ở giữa. Đạt Kiệt nói: "Chúng tiến về phía ông chủ rồi, chúng ta vòng 
ra phía sau giáp công thôi. " 

Soares nói: "Thằng ngu, ở giữa toàn là tượng Phật, nấp vào giữa đám tượng Phật ấy thì có khác 
gì ở trong mê cung đâu, căn bản không tìm thấy mục tiêu, giáp công thì được nước mẹ gì chứ? 
Chúng mày yểm hộ tao, để tao cho bọn này biết thế nào là lợi hại." Vừa nói vừa mở ba lô sau 
lưng, trong lồng vẫn còn hai con bồ câu và một con chuột, Soares nghiến răng kèn kẹt nói: "Tao 
cho chúng mày thưởng thức thế nào là dưới đất và trên không hiệp đồng tác chiến nhé." 


Y ném vũ khí đi, xòe tay lấy hai mảnh băng dán cá nhân kiểu như cái đồng hồ đeo tay dính vào 
bụng con bồ câu, ấn nút khởi động, đồng hồ bắt đầu tính giờ, đèn xanh sáng nhấp nháy. Xong 
rồi, Soares lại làm y như vậy với con chuột bạch. Loại bom này mặc dù thể tích không lớn nhưng 
uụ lực tuyệt đối không nhỏ chút nào, sử dụng loại thuốc nổ cực mạnh có tên gọi là "Cuồng 
phong đen". Soares lấu bộ điều khiển ra, cười khùng khục đầu âm hiểm. 


Số lượng lựu đạn có hạn, mỗi người trong Lữ Cánh Nam đều được phân phối theo tiêu chuẩn, 


Trang S33/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tổng số lựu đạn sáng, lựu đạn khói và lựu đạn nổ không vượt quá năm quả, ngoài ra còn một số 
trang thiết bị, nặng khoảng năm cân, băng đạn súng trường và tiểu liên giảm thanh cũng có năm 
băng, nặng khoảng ba đến bốn cân, tóm lại tổng trọng lượng vũ khí nóng bị hạn chế trong 
khoảng mười cân, còn số lượng vũ khí của kẻ địch thế nào thì chịu không biết được. Vì dọc 
đường đến đây bọn họ chỉ xung đột với từng nhóm kẻ địch nhỏ, nên về cơ bản đạn dược vẫn 
còn gần như nguyên vẹn, định là sẽ tiêu hao sạch sẽ trong bốn gian đại điện nàu. Theo chỉ thị 
của Lữ Cánh Nam, mọi người cố gắng ngắm chuẩn vị trí của kẻ địch rồi mới ném lựu đạn, cố 
gắng đạt tới hiệu quả mỗi quả lựu đạn đều sát thương được một tên địch, bên bọn Merkin dường 
như cũng chung một quan điểm này, vì vậu hầu hết thời gian hai phía đều chỉ lách qua lách lại 
giữa các tượng Phật, quan sát động thái của nhau. 


Khi con bồ câu đập cánh lao xuống, từ xa Merkin đã nhìn thấy điểm sáng màu xanh lục trên 
mình nó, y không kịp nghĩ ngợi gì đã thụp người xuống đất, đồng thời ngoác miệng mắng: "Karl, 
anh là thằng khốn nạn, có phải anh không biết uy lực của Cuồng phong đen đâu..." 


Ba Tang cũng phát hiện điểm sáng xanh trên không trung, mặc xác là cái gì, nhằm nó bắn luôn 
một phát. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm đám người trong Thiên Phật điện đều chấn động 
đến đầu váng mắt hoa. Con bồ câu trên không kia không ngờ làm đổ rạp toàn bộ các tượng 
Phật trong bán kính mười mét xung quanh, những bức tượng ở ngay bên dưới nó vỡ toang hết 
cả. Chân Ba Tang bị đè bên dưới một tượng Phật, hai mắt gã trợn trừng trừng, miệng thở phì 
phì hít vào mấy hơi khí lạnh, mãi cuối cùng mới dựa vào nghị lực kinh người của mình mà đầu 
được nửa pho tượng Phật vỡ sang một bên, một cơn đau nhói xộc lên. Bọn Lữ Cánh Nam đều ở 
khá gần chỗ con chim câu phát nổ, lúc này hãy còn ù tai váng óc, đứng trên mặt đất mà mất cả 
trọng tâm, không hề có cảm giác chân giẫãm lên đất bằng chút nào. Nhân lúc các thành viên 
trong nhóm còn chưa mất ý thức, Lữ Cánh Nam vội hạ lệnh rút lui, cho mọi người trở về gian 
điện phía Bắc. 


Merkin nằm bò dưới đất, lắc mạnh đầu mấy cái liền, hất ra một mảnh đá vụn, rồi lại ngoác 
miệng mắng chửi: "Karl, thu cái thứ đó của anh vào mau, uụ lực mạnh quá, không thể tấn công 
hiệu quả trong phạm vi này được. Bọn chúng chạy về phía anh rồi đấy, cẩn thận." Đột nhiên 
ánh mắt y bị một thứ hấp dẫn, Merkin thọc tau vào đống bụi đá lẫn lộn với xương cốt nát vụn, 
kéo ra một cuộn da, phủi sạch bụi bám rồi mở ra, một tấm bản đồ da sói hiển hiện lên trước 
mắt. 


Bất ngờ quá lớn khiến Merkin sung sướng đến nỗi suút chút nữa thì ngất đi. Tấm bản đồ cuối 
cùng hóa ra lại ở trong đống đổ nát này, chuyện vui từ trên trời rơi xuống không ngờ rơi trúng 
đầu y, Merkin không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức báo với Soares: "Lấy được rồi, không cần 


^+ TT 


liều mạng với chúng nữa, chúng ta rút thôi. 
Soares lấy làm kỳ quái hỏi: "Cái gì? Cái gì lấy được rồi? " 


Merkin kích động đáp: "Bản đồ chứ còn gì, bản đồ, tôi tìm thấy bản đồ rồi! Ha, kha kha kha, ha 
ha ha, lát nữa mới nói với anh, lập tức rút lui, có cần yểm hộ không? Vậy được, tôi sẽ thăm dò 
đường trở ra trước. " 


Lúc này Max mới xông đến "hộ giá", mở miệng câu đầu tiên đã chửi luôn: "Thằng già Soares 
chết tiệt, rõ ràng là muốn nổ chết chúng ta mà. " 


Merkin vừa lấy được tấm bản đồ, tâm trạng đang tốt, nên chỉ ngắt lời Max: "Đừng nói bậy, dù 


Trang 834/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thế nào chúng ta cũng cùng một bọn cả.” 


Max chăm chăm nhìn gương mặt toát lên vẻ mừng vui của Merkin, thầm đoán mò xem ông chủ 
đang nghĩ gì. 


Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn xông lên trước tiên, mấy người bọn giáo sư Phương Tân theo sát 
phía sau. Đi được mấy bước, Lữ Cánh Nam đột nhiên ra hiệu dừng lại. Một âm thanh rất khẽ 
vang lên, kế đó, bọn họ thấy một điểm sáng xanh lục lập lòe trong bóng tối. Lữ Cánh Nam vươn 
tau đấu Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá, bản thân cũng ngả người lao về phía một trụ 
khác, mấy người giáo sư Phương Tân thấy vậu cũng đều nấp theo, còn điểm sáng xanh lục kia 
thì vẫn "tích tích tích tích tích tích" tiến lại gần bọn họ. 


Lữ Cánh Nam ném ra một quả lựu đạn sáng, lợi dụng ánh sáng còn sót lại của luồng chớp lóe 
lên đó quan sát, trên tường liền hiện lên một bóng chuột khổng lô, trên đầu còn gắn thêm một 
vật trông như cần ăng ten. "Chuột điều khiển! " Lữ Cánh Nam biết không thể chậm trễ, trừ phi 
tiêu diệt con chuột này, bằng không nó sẽ không dừng lại. Cô bèn tính toán khoảng cách, rồi 
ném ra quả lựu đạn cuối cùng của mình, lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. 


Soares nhìn màn hình lắc đầu nói: "Tiếc thật, còn thiếu chút nữa là vào phạm vi nổ rồi, thôi 
được, lần này là cú cuối cùng đây. Không đúng! Vừa nãy chỉ thấu có ba bóng người." Tiếng súng 
từ phía sau vang lên. 


Merkin gọi Max đến bên cạnh, lấy từ ba lô của tên thuộc hạ một quả bom hẹn giờ điện tử. Loại 
thuốc nổ cực mạnh "Cuồng phong đen" này là hỗn hợp chứa uranocene nitro dioxit, nghe đồn 
cách thức chế tạo là do lãnh đạo cấp cao trong tổ chức yêu cầu một chuyên gia về bom mìn 
cung cấp, trong lĩnh vực quân dụng chỉ kém có loại mìn siêu cấp như bom hạt nhân mà thôi, thí 
nghiệm Hess cho thấy lực nổ của nó lên đến 35mm, chỉ cần một khối nhỏ bằng hộp diêm là đã 
đủ để phá hủy hoàn toàn một tòa nhà cao hai mươi mấy tầng rồi, vậy mà lần này, bọn Merkin 
đã mang theo chăn hai mươi cân. Loại bom này thực ra chỉ chứa lượng thuốc nổ bằng cái cúc 
áo, đồng hồ điện tử gắn bên trên có thể đếm ngược, cũng kích nổ bằng điều khiển từ xa, hai 
cánh bên cạnh đều là keo siêu dính, chỉ cần bóc lớp màng chất dẻo ra là có thể dán vào bất cứ 
chỗ nào, bên trong đồng hồ điện tử lại có cả thiết bị cảm ứng áp lực, cứ hễ dán vào lập tức khởi 
động tính giờ, không thể nào gỡ ra được nữa. 


Merkin dặn dò: "Mày dẫn theo mấy thằng phụ trách ngăn ngừa chúng nó truy kích, dán mấy cái 
ở đây cho tao. Dán xong thì ra chỗ cầu thang của cái huyết trì khổng lỗ bên ngoài kia, tao dùng 
màu sắc nổi bật đánh dấu hết cả rồi, dán hết vào đấy cho tao." Nói xong, hắn liền dẫn theo một 
tên lính đánh thuê rời khỏi gian Thiên Phật điện. 


Theo sắp xếp chiến lược của Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ngấm ngầm 
đi vòng sang cửa chính của gian điện phía Tây, còn Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và giáo sư 
Phương Tân ba người triệt thoái từ cửa chính gian điện phía Bắc. Như vậy tình thế liền chuyển 
thành ba người bọn Lữ Cánh Nam, ba người nhóm Trương Lập, ba người nhóm Soares, bốn 
người bọn Merkin mỗi bên chiếm một góc, mỗi tốp đều phải đối phó hai tốp khác trên cùng 
một đường thẳng, vốn là thế ủ giốc, nhưng Merkin đột nhiên rút quân, vậy là liền tạo thành thế 
nhóm của Lữ Cánh Nam giáp công mấy người bọn Soares. 


Bọn Ba Tang lợi dụng các đỉnh đồng, rương gỗ lớn trong gian điện phía Tây yểm hộ, lắng lặng 
vòng ra phía sau đánh úp mấy người do Soares dẫn đầu. Bọn Soares cũng phản ứng cực nhanh, 


Trang S35/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tức khắc nấp vào phía sau các rương gỗ, nhưng bọn chúng còn phải phòng bị nhóm của Lữ 
Cánh Nam nữa. Lôi Ba và Đạt Kiệt một trước một sau yểm hộ cho Soares. Soares nhìn trên 
màn hình không thấy bọn Lữ Cánh Nam đâu, mà sau rương gỗ lại có tiếng súng nổ ầm ẩm, y 
khẽ nhíu đôi hàng lông mày, điều khiển cho bồ câu quay lại, chuyển hướng bay ra chỗ bọn Ba 
Tang đang nấp. 


Ba Tang, Nhạc Dương nấp sau lưng các rương gỗ lớn, bắn cho đám Soares một chập trở ta 
không kịp, đạn bay vù vù trong không gian tối om như mực, vẽ nên những vật sáng trên không 
trung. Nhưng chỉ ngay sau đó, khi ba người bọn Soares phản ứng trở lại, bọn Ba Tang liền hoàn 
toàn bị áp chế, tính năng của vũ khí hai bên có sự khác biệt rất lớn. Nhạc Dương vừa thò đầu ra, 
liền nghe "víu" một tiếng, một viên đạn lướt vù qua má. Ba Tang vội vàng kéo giật Nhạc Dương 
ngồi xổm xuống. Chỉ nghe Nhạc Dương lầm bảm chửi: "Chó chết thật, tôi thì chẳng thấu gì, sao 
bọn chúng ngắm chuẩn thế nhỉ. " 

Ba Tang đáp: "Thân súng của chúng có thể ngoặt sang được, lại gắn camera, liều lĩnh thò đầu ra 
thì chỉ có thành bia cho chúng bắn thôi." 


Trương Lập nấp sau lưng một cái rương gỗ khác, miệng thở "phì phì", cần thận vẫu tay ra hiệu, 
chỉ nghe một tiếng "á”, một viên đạn đã bắn trúng cánh tay anh. Ba Tang ném ra một quả lựu 


đạn sáng, kêu lên: "Đạn xuyên giáp, bọn chúng có thể bắn xuyên qua rương gõ, tản ra..." 


Ba người bọn Lữ Cánh Nam đều nấp phía sau trụ đá, lực xung kích mãnh liệt từ vụ nổ không 
ngờ đã phá vỡ một nửa trụ đá lớn đường kính bốn người ôm, nhưng từ lúc Lữ Cánh Nam ném 
lựu đạn sáng đến khi ném lựu đạn nổ, con chuột bạch đã được Soares điều khiển tiến thêm được 
mấy mét nữa. Sóng xung kích mạnh mẽ hất văng Đường Mẫn lên từ phía sau một cây trụ đá đập 
vào một trụ đá khác, hai người còn lại cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lữ Cánh Nam 
vội kéo Đường Mẫn ra phía sau một cây trụ đá tương đối an toàn để xem xét tình hình thương 
tích. 


Đường Mẫn sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, bám chặt lấy cánh tau Lữ Cánh 
Nam, cuống quýt hỏi gấp: "Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? Anh Cường Ba quay lại chưa vậy? 


Hj 


Lữ Cánh Nam nói: "Nằm yên đừng cử động, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. 
Trên người cô không có vết thương, giờ cảm giác của cô thế nào? Có tức ngực không? Tai có ù 
không? Có thấy đau bụng không? Bụng dưới đâu hả? " và nhẹ nhàng ấn lên vùng bụng Đường 
Mẫn. Giáo sư Phương Tân cảm cổ tay còn lại của Đường Mẫn lên nói: "Mạch đập vẫn tương đối 
ổn định." Lữ Cánh Nam nói: "Cơ bụng căng, tổn thương do va đập cấp một, có triệu chứng 
choáng giai đoạn đầu." Một tiếng nổ nữa vang lên, trên đầu cát bụi lả tả rơi xuống, lại thêm một 
quả bom nữa vừa phát nổ. 


Con bồ câu ấy bị Trương Lập bắn rơi, một phát súng chín mươi phần trăm là may mắn, không 
ngờ lại để anh chàng này ăn rùa được, nhưng quả bom nổ ở cự lụ gần vẫn khiến ba người phải 
nếm mùi. Mấy cái rương gỗ lớn bị hất văng lên, đồ gốm sứ vỡ tung tóe rải khắp mặt đất, mà 
trong một cái rương còn chứa đầy chất lỏng, vô số thi thể ướt rượt được giữ nguyên vẹn bên 
trong đổ tràn ra, cả bầu không khí tức khắc nồng nặc một mùi hăng hắc điếc mũi. Con bồ câu bị 
Soares điều khiển bay là là sát mặt đất, phát nổ ở cự ly gần, sóng xung kích mãnh liệt hất văng 
cả rương lẫn người lên. Nhạc Dương rơi xuống góc tường chất đầu mặt nạ dùng trong các vở 


Trang 836/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kịch của người Tạng, Ba Tang lăn lông lốc cùng mười mấy cỗ thi thể ẩm ướt, còn Trương Lập 
thì bị úp ngược trong một cái rương gỗ lớn, bên trên đè đủ thứ đỉnh đồng, ang vỡ. Soares nhặt 
súng lên, nhìn đám người đánh lén giờ không biết sống chế thế nào trong bóng tối, quay sang 
bảo Lôi Ba và Đạt Kiệt: "Đi, rút thôi." 


Ra ngoài Thiên Phật điện, Soares thấy Max đang bận rộn dán thuốc nổ. Theo lệnh của Merkin, 
Lôi Ba và Đạt Kiệt cũng phải ở lại giúp một ta. 


Soares ngạc nhiên nói: "Chúng mày định cho nổ ở đây hả? " 


Max gật đầu đáp: "Vâng, ông chủ dặn thế, thực ra thì tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà hết 
cách rồi, chúng tôi phải ở lại cản bước kẻ địch. Có điều tôi cảm thấy ông chủ đi trước một bước 
thế không ổn cho lắm, bọn tôi thì chẳng sao, nhưng ông Soares là bạn hữu hợp tác lâu năm với 
ông chủ vậy mà ông ấy cũng bỏ mặc, thật đúng là, tôi cũng không biết phải nói ra làm sao nữa." 


Soares thảm nhủ: "Thằng cha Merkin này, thứ hắn thực sự muốn cho nổ e là cái huyết trì khổng 
lồ kia rồi, rốt cuộc hắn đã thấy gì ở đó vậy? " 


Nghĩ đoạn, v liền quay sang bảo Max, "Phải rồi, ông chủ mày làm sao mà phát hiện được bản đồ 
thế? " 


Max hoang mang không hiểu gì, lắp bắp hỏi lại: "Bản đồ, bản đồ gì vậy? " 
Soares nhíu mày hỏi: "không có gì, để tao tự đi hỏi. Cứ làm việc của mày đi." 


"Vốn là đặt ở trung tâm đàn tế kia, sau rồi bị người nào đó mang đi, nhưng người ấy chẳng đi 
được bao xa thì đã gặp phải trận đại đồ sát, vì vậu tấm bản đồ nàu mới rơi giữa đống đổ nát. 
Ừm, nhất định là vậu rồi." Merkin lấu làm tự hào với trí tuệ của mình: "Nếu không phải nằm rạp 
xuống đất, thì dù thế nào cũng không thể phát hiện nó trong đống xương khô được. Cái thứ da 
sói đặc biệt này trải qua ngàn năm cũng không mục nát, muốn giả mạo cũng không thể giả mạo 
được, ha ha, không ngờ ta lại mau mắn đến thế, xem ra hụ vọng vẫn cứ đúng bên phía chúng ta 
rồi. 


Trên cầu thang bên trong huyết trì khổng lồ, Merkin mừng vui khấp khởi, phấn chấn đi phía 
trước, cầm tấm bản đồ hết giở ra rồi lại gấp vào, hết gấp vào rồi lại giở ra. Ưm, không phải đồ 
giả, không phải đồ giả, càng xem hắn lại càng mừng rỡ. 


Tên lính đánh thuê tên Lục Tài cảm súng chạy theo sau, bỗng nhiên bị một mũi dao săn cá mập 
đường kính lớn lao vút đến, hất văng khẩu súng trong tau đi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu 
Merkin là bị tập kích rồi! Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, tức khắc nhảy vào một gian phòng. Lục 
tài ngâu ra mất một thoáng, rồi mới sực nhớ mà nấp vào một gian huyết trì cạnh đó. 


Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La vốn vẫn chạy lên chạu xuống bên trong huyết trì khổng lồ, 
những tiếng súng vang lên một hồi thật lâu, ngoài ra còn có tiếng nổ rất lớn, khiến trong lòng gã 
vô cùng nôn nóng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giả dụ mà mọc thêm được đôi cánh thì gã 
đã bay thẳng đến chỗ đó từ lâu rồi. Đột nhiên trông thấy bên dưới xuất hiện hai bóng người, mà 
rõ ràng là từ phía bên kia chạy ra, Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn cho kỹ, chỉ nhận ra đó 
không phải người phe mình, lửa giận liền bừng bừng bốc lên không thể chế ngự được nữa, tại 
sao, tại sao chỉ có hai người này đi ra? Gã rút luôn con dao đeo bên mình, từ trên cao ném 
thẳng xuống, cộng với trọng lượng của bản thân con dao, uụ lực thực sự rất kinh người, hất văng 


Trang 837/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


luôn cả khẩu súng trong tay Lục Tài đi. Merkin cũng giật bắn mình nhảy qua cầu thang vào một 
gian phòng khác. 


Lạt ma Á La cũng không khỏi kinh hãi, lẽ nào cuộc chiến bên trong đó đã kết thúc rồi? Ông nói: 
“Tôi đi chặn hai người đó lại, cậu sang phía bên kia xem xem rốt cuộc là thế nào? " Trác Mộc 
Cường Ba đã chạy được một quãng xa từ nãu. Lạt ma Á La nhảy luôn từ cầu thang đang đứng 
sang một cầu thang khác, người nhô lên thụp xuống, cùng thi tài nhảy nhót với Merkin trên 
không trung, chẳng khác nào hai con thỏ tinh ranh giảo hoạt. 


Chẳng mấy chốc, Merkin đã nhảy xuống dưới đáy huyết trì, lạt ma Á La cũng nhảy xuống theo. 
Đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt, tau phải Merkin đang chuẩn bị rút súng lục ra, chợt phát 
hiện tay lạt ma Á La cũng đang đặt ở thắt lưng, tựa hồ như muốn rút thứ gì đó ra. Merkin thoáng 
do dự, chỉ e đối phương không cho hắn cơ hội cất bản đồ vào chỗ nào an toàn nữa, thậm chí cả 
rút vũ khí e cũng bị đối phương bất ngờ tập kích, chỉ còn cách nhét tạm tấm bản đồ vào cổ áo, 
điểm đạm cất tiếng: "Quuết Ban Á La, thiền phòng số sáu mươi sáu trong Sắc Lạp tự, vốn là 
Kim cương thượng sư của Hồng giáo." Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào đối thủ, tỏ ú ta đây biết hết 
mọi việc hòng chiếm phần hơn về khí thế. 


Lạt ma Á La cũng không hẻ khoan nhượng nhìn thẳng vào đối phương: "Ben Heinz Merkin, 
mặc dù có quốc tịch cả ba nước Anh, Pháp, Mỹ, nhưng gốc gác lại là người Bồ Đào Nha." 


Merkin thoáng biến sắc, không ngờ đối phương lại điều tra được cả việc này. Thế nhưng, nga 
sau đó lạt ma À La lại bồi tiếp thêm một lần nữa: "13 Kụ Sĩ Bàn Tròn." 


Merkin sắc mặt tái nhợt đi, chấn động ngẩn người ra tại chỗ, tau chân run lên một chập, gằn 
giọng nói mà chẳng hề có chút vững tâm: "Lão... lão đang nói bậu cái gì đấu? Lão thì biết gì chứ! 
" Không đợi lạt ma Ä La đáp lời, hắn đã lao lên tấn công luôn. 


Trang 838/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2O - Gáp Lại 


Vừa vào cửa điện, liền nhìn thấu tượng Phật am Phật khắp bốn phía, hai chân lạt ma Á La loạng 
choạng, kích động đến độ suứt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Đại Mạn Đà La Chính Thiền Tông 
Tế, danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và các pho Mật sử, xưa nay vốn luôn có cùng địa vị 
với Trực tiếp thông thần. Nghe nói trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái, nó 
cũng giống như vườn treo Babvlon và tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết, đã bị hủy 
diệt thành tro bụi từ lâu lắm rồi, giờ đâu toàn Tây Tạng, không, toàn thể thế giới e là cũng chỉ có 
một Đại Mạn Đà La Tống Tế này mà thôi. 


Ba người bọn Tâu Mễ ở đằng xa quan sát Merkin và lạt ma Á La giằng co. Hồ Tử Quân lên 
tiếng hỏi: "Có cần xuống giúp một tay không? " 


Tâu Mễ nở nụ cười khinh miệt, nói: "Chúng ta cứ quan sát là được rồi, đâu không phải là cuộc 
chiến mà hạng như chúng ta có thể xen vào đâu." 


Lâm Nhân đứng bên cạnh hỏi: "Đại ca, anh nói xem, ông chủ với lão khọm già ấy thì phần 
thắng của ai nhiều hơn? Sụt sụt..." Hắn nhai khúc dây leo đó trong miệng, lấy tay kéo nó ra, rồi 
lại mút trở lại như mút mì, phát ra những tiếng “sụt sụt" đó. 


Tâu Mễ đáp: "Khó nói lắm, nhìn Merkin cảnh giác thế kia, chứng tỏ lão già ấu gây cho hắn áp 
lực rất lớn." 


“Tôi thấy chưa chắc đâu, " Lâm Nhân trâng tráo nói khoác không ngượng mồm, "Lão già ấu đã 
khom đến thế kia rồi, tôi đâu còn thịt được lão nữa là, sụt sụt..." 


Tây Mễ không chịu nổi nữa, quay sang quở mắng: "Tao bảo cho mày biết, đừng có cái gì cũng 
nhét vào mồm nữa, tởm bỏ mẹ đi ấu! " 


Lâm Nhân gật đầu cười xòa, nhét hết cả đám dây leo vào miệng, phát ra những tiếng "nhóp nha 
nhóp nhép”" như nhai kẹo cao su. 


Lạt ma vốn cho rằng cái tên nàu không có khả năng uy hiếp gì nhiều lắm, có lẽ đối phương sẽ 
thản nhiên thừa nhận, sau đó còn trở ngược lại dùng thân phận này để uụ hiếp ông, chẳng ngờ 
Merkin lại phản ứng mạnh đến thế, điều nàu hoàn toàn nằm ngoài tính toán của ông. Lạt ma Á 
La khéo léo né tránh cú đấm thẳng của Merkin, thảm nhủ: "Ừm, bị vạch trần thân phận liền 
muốn giết người diệt khẩu à? " Nghĩ đoạn cả người ông đã ngửa ra sau, lại tránh thêm một cước 
đá xoáy tạt ngang nữa của Merkin. 


Quyền pháp của Merkin càng lúc càng nhanh hơn, thân thể tựa như một cỗ máu bằng sắt thép, 
mỗi quuên đánh ra đều rít gió vù vù, lạt ma Á La lại giống như một chiếc lá câu mềm mại nhẹ 
nhàng, gió thổi ông đi đâu, ông liền lướt nhẹ theo đến đó, quyền của Merkin thảy đều rơi vào 
khoảng không! 


Merkin đánh liền một mạch hết bài quyên, không đợi đại sư lấy hơi, đã giở ngay một loạt chiêu 
thế khác, quyền pháp dân dân trở nên âm độc vô cùng, móc hạ bộ, đâm mắt, bóp cổ, đâm 
sườn, mỗi chiêu mỗi thức đều công kích vào các phần mềm trên cơ thể người. Lạt ma Á La 


Trang 839/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không khỏi biến sắc, vội xuất chiêu ngăn đỡ, bảo vệ những chỗ vếu hại trên cơ thể, rồi lật tau sử 
dụng công phu quấn lượn, khắc chế lại quyền pháp lúc cương lúc nhu cực kỳ âm hiểm của 
Merkin. 


Chỉ thoáng sau, hai tay đại sư đã khóa chặt hai cánh tau Merkin, chân ông giẫm lên mu bàn 
chân Merkin, thân hình hai bên cách biệt nhau quá lớn, một người gầy gò thấp nhỏ, một cao lớn 
lừng lững, đôi tau gầy quộc như cắng gà mà khóa chặt được cỗ máy cơ bắp lực lưỡng, sức mạnh 
chẳng ngờ không phân cao thấp đến vậu. Merkin có giằng giật thế nào cũng không thể thoát 
khỏi cặp vuốt gà của đại sư, đột nhiên bỗng húc mạnh đầu tới trước, thân thể lạt ma Á La tức 
khắc hơi ngả ra sau. Merkin cảm giác như đập đầu vào một khối bông mềm mại, y lại đột nhiên 
ngầng đầu, há miệng phu ra một luồng khí, tấn công hai mắt lạt ma Á La. Diễn biến quá bất 
ngờ khiến lạt ma Á La cũng không lường nổi. Kế đó sức mạnh của Merkin đột ngột bùng lên, 
nhân khoảnh khắc lạt ma Á La chớp mắt hắn liền tung ra một đòn nặng. Đại sư lâm nguy mà 
không loạn, trong nháy mắt hai tay khóa chặt tay Merkin đã buông lỏng, hợp vào rồi tách ra, 
không hiểu bằng cách nào đã rút ngay ra được, kế đó cánh tau ông bỗng vươn dài, vuốt gà chộp 
vào ngực Merkin một cú, rồi cả hai người lộn ngược ra sau, tránh khỏi đòn truy kích của đối thủ. 


Đại sư liên tiếp lộn ngược, tốc độ cực nhanh, chỉ thoắt cái đã ra ngoài xa bốn năm mét. Merkin 
đang định sải bước đuổi theo, bỗng thấy trước ngực nhói đau một chập, cúi đầu nhìn thử, liền 
thấy cả áo chống đạn bên trong cũng bị giật ra một mảng lớn, để lộ mảng ngực rậm rệt lông 
vàng. Lúc nàu hắn mới sực nhớ ra, đôi cẳng gà của lạt ma Á La có một cái tên rất vang dội, "Đại 
lực ưng trảo", chộp vào là năm lễ máu, giật ra là một tảng thịt, người cuối cùng sử dụng loại võ 
công này trước mặt công chúng chính là anh hùng dân tộc Hoắc Nguyên Giáp của Trung Quốc. 
Mặc dù lần này đại sư không giật của Merkin tảng thịt nào, nhưng mà, tấm bản đồ giắt trước 
ngực đã... 


Lạt ma Á La đã chú ý đến tấm bản đồ mà Merkin nhét vào ngực áo từ trước rồi, ngay từ lúc ông 
còn chưa biết đó là thứ gì, nhưng sự coi trọng hắn dành cho nó khiến ông lập tức hạ quyết tâm 
phải lấu bằng được. Merkin nổi giận đùng đùng, lăn một vòng dưới đất, rút súng gác tau ngắm, 
tốc độ không thể nói là không nhanh được. Nhưng lạt ma Á La vẫn không cho hắn cơ hội, 
Merkin vừa giơ tau, ông đã ra tay trước một bước. Chỉ nghe "định", một mũi phi châm mà bộ đội 
đặc chủng hay dùng bắn vút ra làm chệch nòng súng của Merkin, hai phát súng đều bắn vào 
khoảng không. Đợi Merkin điều chỉnh lại góc độ, lạt ma Á La đã lùi được một quãng xa rồi, ở 
nơi đâu đâu cũng đầu chướng ngại vật thế nàu, ngắm chuẩn hạ gục một người thân thủ nhanh 
nhẹn là điều hết sức không tưởng. 


Lạt ma Á La cũng đã phát hiện ra, gã đối thủ cơ bắp phát triển gần đến mức như một con quái 
vật nàu quả thực sức khỏe kinh người, nếu không phải dựa vào ưu thế kỹ xảo để áp chế hắn, 
bản thân ông không thể giành nổi một lợi điểm nào. Vì vậu đồ vật vừa vào tay, đại sư liền chọn 
rút lui ngay tắp lự. Trên mặt đất bằng phẳng, tốc độ của lạt ma Á La có thể không bằng Merkin, 
nhưng ở nơi cầu thang lên xuống chóng mặt này, ông lại có dây móc trợ giúp, nhô lên hụp 
xuống vài bận, thoát cái đã đi được rất xa rồi. 


Trong lúc lạt ma Á La ác đấu với Merkin, Trác Mộc Cường Ba sớm đã tránh được tên lính đánh 
thuê nấp trong gian phòng huyết trì gần đó, vội lần theo ký hiệu mấy người bọn giáo sư Phương 
Tân để lại, chạu thẳng đến thông đạo dẫn vào Thiên Phật điện, dọc đường có chạy chéo qua với 
bọn Soares nhưng vì ở bên trên đối phương ba tầng nên không bị đụng mặt với bọn chúng. 
Trong đầu hiện rõ mồn một hình ảnh Merkin mà gã vừa liếc thấu khi nãy, cảm giác như đã từng 


Trang 840/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gặp ở đâu đó rồi, có điều không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, lúc này gã chỉ nóng lòng sốt ruột 
chạy thật mau tới chỗ bọn giáo sư Phương Tân mà thôi. 


Nhạc Dương giãy giụa lăn khỏi đám mặt nạ kịch nghệ Tây Tạng, loạng choạng bước liền mấu 
bước, mặc dù trời đang xoay, đất đang chuyển, nhưng hai chân run rấu của anh vẫn đứng vững 
vàng, Ba Tang bò dậu khỏi đám thi thể ướt rườn rượt, toàn là những thi thể thiếu nữ, ngực bụng 
bị móc rỗng không, lại bị ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái ấy, giờ đã hơi biến sang màu vàng 
tai tái, nhưng căn bản nhất vẫn là cái mùi đó, một thứ mùi nồng nặc khiến người ta ngửi là muốn 
nôn oe. Sau đó Ba Tang và Nhạc Dương hợp lực đấy cái rương úp lên người Trương Lập ra, mặt 
Trương Lập vùi giữa một đống mảnh gốm vỡ vụn, chất dịch có mùi rượu tưới khắp đầu khắp 
mặt, miệng vật còn ngậm một miếng trăng trắng giống như Thái tuế, hai mắt lỗi hẳn ra ngoài. 
Nhạc Dương tưởng Trương Lập toi đời rồi, thì anh chàng đã phun cục Thái tuế trong miệng ra, 
thở hồng hộc nói: "May quá, vẫn còn sống." Nhạc Dương vuốt vuốt ngực nói: "Cái thằng khỉ 
này, cứ làm tôi sợ cậu chết rồi. " 


Trương Lập khó nhọc nhúc nhích thân mình, cuối cùng được Nhạc Dương và Ba Tang nửa kéo 
nửa đỡ đứng lên, thở dốc nói: "Đi thôi, đi... xem giáo quan thế nào." 


Bọn Lữ Cánh Nam đang vếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Tang, 
Nhạc Dương và Trương Lập đi vòng qua trụ đá lại gần chỗ bọn họ, thấu Đường Mẫn nằm dưới 
đất liên không nén nổi kinh hãi thốt lên: "Chuyện gì vậy? Trúng đạn rồi à? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Vừa nãu nổ bom bị chấn động, chắc là tổn thương nội tạng rồi, giờ đang có 
triệu chứng sốc nhẹ. Ghét thật, bọn chúng chặn ở cửa, rõ ràng là không muốn chúng ta ra 
ngoài, mọi người thì sao? Có ai bị thương nặng không? " 


Trương Lập lắc đầu: "Chúng tôi ổn, ít nhất vẫn còn đi lại được. Cửa điện phía Tây hình như 
cũng có người, không biết bọn chúng đang giở trò gì nữa, định vâu chết chúng ta trong gian điện 
nàu chắc? Làm thế thì có lợi gì cho chúng nhỉ? " 


Đường Mẫn kéo vạt áo rách rưới của Ba Tang hỏi: "Anh Cường Ba trở lại chưa vậy? Anh... anh 
ấu có còn trở lại được nữa không? " Nhìn cô sao mà vểu điệu đáng thương, tựa như một đóa hoa 
tàn úa sắp lìa cành, ai nấy đều cảm thấy rầu lòng xót ruột. 


Nhạc Dương an ủi: "không có chuyện gì đâu mà cô Mẫn Mẫn, yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia 
nhất định có thể trở về, dọc đường chúng ta đều để lại kú hiệu, họ sẽ đuổi kịp nhanh thôi mà. 
Giờ cô đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn uống chút nước không? " 


Khóe môi tái nhợt của Đường Mẫn khẽ mấp máy, lắc đầu từ chối, đôi mắt nhìn chằm chằm về 
phía cánh cửa gian đại điện, như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, bóng hình Trác Mộc 
Cường Ba sẽ xuất hiện ở đó vậu, cho dù chỉ có thể nhìn thấy người yêu một lần nữa cũng được 
rồi. 


Trang 841/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 21 - Huyết Trì &hống Lỗ 


Merkin đuổi phía sau hét lớn: "Mau chặn lão lại, lão cướp bản đồ rồi! " Soares ở tầng trên liền 
dẫn người giương súng ra cản. Chỉ thấu lạt ma Á La đung đưa tung mình, thân thể trên không 
trung hơi sững lại một thoáng, cổ tay co, bàn tay lật xuống xòe ra, một sợi thép mỏng liền bắn 
ra xuyên vào một dãy cầu thang, cả thân hình ông chẳng khác nào con nhện nhẹ nhàng đáp 
xuống cách đó ba mươi mét, kế đó ông lại đu thêm lần nữa, bao nhiêu đạn bắn ra thảy đều rơi 
cả vào khoảng không, Soares đâm ra ngờ vực là mình đã hoa mắt, lắm bảm nói: "Đây là cái gì 
vậy? Khinh công của người Trung Quốc hả? Làm gì có khinh công nào như vậy chứ, thế có khác 
gì Người Nhện xuất hiện đâu." 


Merkin tức đến nỗi thở hồng hộc chạy bên dưới, ngoác miệng mắng chửi: "Sao không cản lão 
lại? Chết tiệt thật! " 


Soares cũng cáu tiết, giận dữ quát: "Sao anh không tự đi mà nhìn thử xem, có cản được không 
hả? Sao anh không bảo tôi lão biết bay? Đúng là đếch hiểu ra làm sao cả, khi ấy mà cùng đi thì 
làm sao xảy ra chuyện thế này chứ? " 


Trong lúc đó, lạt ma Á La đang đu lượn trên không cũng ngẫm nghĩ: "Người đó đã từng gặp ở 
đâu rồi nhỉ? AI Là hắn, chính là người trong địa cung Ahezil " 


THIÊN PHẬT ĐIỆN 


Max và mấy tên khác đang nấp sau tượng Phật hút thuốc, chốc chốc lại quay lại bắn vài ba phát. 
Đạt Kiệt từ thông đạo bên ngoài chạy vào báo cáo: "Đã cài xong bom ở lối vào thông đạo hình 
chữ nhật rồi." 


Max đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian nữa? " 
Lôi Ba đáp: "Chừng mười phút sau sẽ cho nổ." 


Max nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Đợi thêm hai phút nữa đi. Chúng nó đứa nào cũng bị thương 
nặng cả rồi, chắc cùng lắm chỉ còn hai ba đứa chạy được nữa thôi, thế mà còn không cho nổ 
cho chúng chết nữa thì... khục khục. Ai? ! " Ngoài cửa bỗng thấy thấp thoáng một cái bóng lao 
vút vào. Bọn tên Max còn chưa kịp nổ súng thì bóng người đó đã biến mất giữa các pho tượng 
Phật. 


Đó là Trác Mộc Cường Ba. Bản thân gã cũng kinh hãi toát đầm đìa mồ hôi lạnh, không ngờ 
trong chỗ tối của gian điện này vẫn còn kẻ địch ẩn nấp, nếu không phải nghe giọng không 
đúng, e là bản thân gã chết thế nào gã cũng không hiểu nữa. Cũng may trong gian điện này có 
nhiều tượng Phật, rất dễ ấn tránh, Trác Mộc Cường Ba nhanh nhẹn chạy luồn trong đó, lách 
vào gian điện phía Tây, trong lòng càng lúc càng thấy bấn loạn bất an: "Rốt cuộc là thế nào rồi? 
Thầy giáo, Mẫn Mẫn, giờ bọn họ ra sao? " Vừa nghĩ gã vừa rảo chân chạy nhanh hơn. 


Vòng qua chỗ ngoặt, chợt nghe trong điện có người thấp giọng kêu lên: "Bên phải có người." 


Kế đó lại có người kêu lên: "Đừng bắn, là người mình." 


Trang 842/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi đây." Trong lòng tức khắc dâng trào một niềm cảm khái, tốt rồi, 
mọi người vẫn còn đủ cả, sống mũi gã bỗng thấu cau cau. 


"AI " "Cường..." "Là anh..." Giọng người nào cũng nghẹn đi một nửa, giọng người nào cũng sao 
mà thân thuộc nhường ấu. 


Sinh tử trùng phùng, chỉ thoáng chốc mà như trải cả kiếp người. Trác Mộc Cường Ba cũng 
không kiềm chế được nữa, lập tức lao lên phía trước. Trong ánh sáng vếu ớt, cảnh tượng đầu 
tiên đập vào mắt gã là Đường Mẫn đang được mọi người vây quanh đang nằm dưới đất. Trác 
Mộc Cường Ba nhảy xổ tới gạt mọi người ra, một tau nắm chặt tay Đường Mẫn, một tau đỡ dưới 
gáy cô, rối rít hỏi liên tục "Sao thế? Em sao thế? Mẫn Mẫn? Anh đây mà, anh là Cường Ba đây 
mà, anh... anh trở lại rồi." 


Gương mặt tím tái nhợt nhạt của Đường Mẫn lúc này đã ít nhiều ánh lên sắc hồng nhuận, ánh 
mắt cô chuyển động, nhìn chăm chăm vào mặt Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nắm 
tay Đường Mẫn áp lên mặt mình, giọng dịu dàng hết sức: "Anh trở về rồi đâu, không sao đâu, tất 
cả rồi sẽ tốt thôi." 


Nhạc Dương thì thầm hỏi Lữ Cánh Nam: "Sao giáo quan biết đó là Cường Ba thiếu gia thế? " 


Lữ Cánh Nam ấp úng nói: "Tôi... tôi nghe ra tiếng bước chân của anh ấy." Giọng cô không ngờ 
lại hơi khàn khàn lạc đi. Nhạc Dương thoáng ngẩn ra trong chốc lát, không biết nên nói gì mới 
phải. 


Trương Lập lầm bẩm tự nói với mình: "Không biết đại sư và Đa Cát thế nào rồi..." 


Giọng Đường Mẫn nghe rất yếu ớt, gần như không thể nghe thấy, cô thẻểu thào hỏi: "Phải rồi, 
anh Cường Ba, anh đến rồi à? Anh đến đón em à? " Hai mắt không ngờ đã nhắm nghiền lại. 


Trác Mộc Cường Ba vội kêu lên một tiếng: "Mẫn Mẫn! " Nhất thời luống cuống chân tay, hoang 
mang không biết phải làm gì. Giáo sư Phương Tân vội chộp lấy cổ tau Đường Mẫn nói: "Mạch 
yếu lắm, tim đập nhanh lên rồi. Có cần tiêm một mũi adrenalin không? " 


Lữ Cánh Nam đấy Trác Mộc Cường Ba đang thẫn thờ ngơ ngần ra, bắt đầu thăm khám kỹ cho 
Đường Mẫn. 


Bọn lính đáng thuê bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu trong điện. Đạt Kiệt cười cười bảo: 
"Hình như mới thêm một đứa nữa." 


Max ném điếu thuốc xuống, giẫm cho tắt hắn: "Đi thôi, chúng ta rút lui, kêu gào thảm thiết thế. 
Đúng là chịu không nổi." 


Lạt ma Á La cũng đã đến nơi, nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn. Hai hàng Chuyển kinh luân hai 
bên làm ông thấy phấn chấn hắn lên, đồng thời những xác ướp đứng giữa các Chuyển kinh luân 
lại càng khiến nội tâm ông thêm kích động, khó có thể biểu đạt được thành lời. "Đây, đây lẽ nào 
chính là Kinh thiên nhật hành, là các vị đại sư tiền bối đã tu thành Nhục thân Phật hay sao? Bọn 
họ đều canh gác ở đâu, trong gian điện này, rốt cuộc là..." Ông đứng lặng một hồi lâu trước cửa, 
trong lòng hiểu rất rõ, những vị Nhục thân Phật đứng ở đây, bậc tu hành của mỗi vị ấu đều cao 
hơn mình không biết bao nhiêu lần. Một lúc đột nhiên được trông thấy bao nhiêu vị cao nhân 
tiền bối như thế, cảm giác hệt như bất ngờ nhìn thấu chân thân của Phật Tổ Bỏ Tát hiển linh 


Trang 843/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậu, bao sao ông không kích động cho được đâu. 


Thời không phảng phất như dừng lại, nếu không phải có tiếng bước chân tán loạn vang lên, 
không biết lạt ma Á La còn đứng đó bao lâu nữa. Vừa nghe tiếng động, ông tức khắc nhận ra, 
những bước chân này nặng nhẹ khác nhau, lộn xộn bừa bãi, là tiếng của ủng quân dụng cỡ lớn, 
tuyệt đối không phải người phe mình. Nhưng nơi này trước sau đều không có gì che chắn, đại sư 
bèn hướng ánh mắt về phía các vị Phật sống mà ông sùng bái, thầm nhủ: "Các vị đại sư trí giả, 
cầu xin các vị hãy dẫn đường chỉ lối cho kẻ tín đồ thành kính này." 


Max và đồng bọn nói nói cười cười sải chân chạy nhanh đến lối ra, căn bản không hề lưu ý đến 
trong các Nhục thân Phật ở hai bên có một pho hơi nhô lên khỏi vách tường. Đợi mấy tên đó đi 
xa hẳn, lạt ma Á La mới cần thận lách người ra khỏi pho tượng Nhục thân Phật, lại nệm một 
đoạn kinh, rồi mới nghiêm trang bước vào đại điện. Vừa vào cửa điện, liền nhìn thấu tượng Phật 
am Phật khắp bốn phía, hai chân lạt ma Á La loạng choạng, kích động đến độ suýt chút nữa thì 
hôn mê bất tỉnh. Đại Mạn Đà La Chính Thiền Tông Tế, danh từ chỉ xuất hiện trong truyền 
thuyết và các pho Mật sử, xưa nay vốn luôn có cùng địa vị với Trực tiếp thông thân. Nghe nói 
trong vô số cuộc chiến và các lần xung đột giáo phái, nó cũng giống như vườn treo Babvlon và 
tượng Alexander khổng lồ trong truyền thuyết, đã bị hủy diệt thành tro bụi từ lâu lắm rồi, giờ đâu 
toàn Tây Tạng, không, toàn thể thế giới e là cũng chỉ có một Đại Mạn Đà La Tống Tế nàu mà 
thôi. 


Lạt ma Á La kích động vươn tay ra, rờ khẽ lên từng pho tượng Phật một. Chúng thực sự tồn tại, 
ông cảm nhận được sự trơn nhẫn, cái lạnh lẽo và cứng rắn khi chạm tay vào đó. Mỗi bức tượng 
này đều hướng đến một vị thần, chỉ cần có trái tim thành khẩn, ắt sẽ có thể giao tiếp với thần 
linh, nhận được chỉ dụ của thần thánh. Cứ rờ rẫm như thế, lạt ma Á La bỗng nhìn thấy một thứ 
thuộc về thế giới hiện đại, cực kỳ không hài hòa với những tượng Phật cổ nơi đây, bên trên có 
đồng hồ hiển thị: 05: 36: 88. 


Merkin lên lên xuống xuống giữa các cầu thang, leo trèo thở hồng hộc như bò, khó khăn lắm 
mới nhập được với đám của Soares. 


"Ông chủ." Lại có thêm ba người nữa từ trên cao nhảy xuống, chính là nhóm người do Tâu Mễ 
dẫn đầu. 


Soares nói: "Chúng mày cũng đến đây rồi hả, sao mà tìm được chỗ này thế? " 


Tây Mễ đáp: "Theo dấu hai tên phía trước, hình như chúng vừa đi vừa quan sát lần theo ký hiệu 
của đồng bọn để lại." 


Merkin nói xen vào: "Giờ đừng nói mấy chuyện này nữa, đuổi theo cho tao, bằng mọi giá phải 
cướp được bản đồ về đây! " 


Soares vừa chạy vừa hỏi: "Nói thực đi, lần này làm sao anh phát hiện ra bản đồ vậy? Hình như 
anh còn chưa kể với tôi chuyện này đấy nhé. Chúng ta cùng kiểm tra cái đàn tế ở giữa đó mà, 
chắc anh không định bảo với tôi là nhặt dưới đất lên phải không, lừa gạt chiến hữu lâu năm thì ít 
nhất cũng phải kiếm cái lú do cho ra hồn một chút chứ. " 


Merkin mấp máy miệng, rồi nhấn giọng nói: "Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, 
chính là nhặt ở dưới đất lên đó." 


Trang 844/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares im bặt hồi lâu, không nói tiếng nào, đột nhiên buông một câu tiếng Trung chắng ra đầu 


ra đũa: "#+#' Merkin ngẩn ra một lúc, cơ hồ không nhớ ra đó là phát âm tiếng nước nào, 
có ú nghĩa gì. 


Trác Mộc Cường Ba thấy mệt mỏi, tựa hồ sức sống của gã đang biến mất dần theo sự sống của 
Đường Mẫn. Gã cần một chỗ dựa, đã lâu lắm rồi gã không còn cảm giác bất lực như thế, mở 
mắt trân trân mà nhìn một người vô cùng thân thiết với mình từ từ rời xa ngay trước mắt, còn 
bản thân thì không thể nào làm nổi điều gì khác, chỉ biết mở mắt trân trân mà nhìn. Máu trong 
người Trác Mộc Cường Ba gần như đông cứng lại, cảnh tượng hai mươi năm trước đang tái diễn 
lại theo một phương thức khác, gã không dám nhìn thêm nữa, gương mặt quen thuộc xiết bao 
ấy liệu có còn mở mắt ra thêm lần nữa hay không, tất cả thàu đều như bọt nước. Trác Mộc 
Cường Ba ngoảnh đầu lại, liền thấy giáo sư Phương Tân đang đứng một cách khó nhọc, nhưng 
ông đứng rất thẳng. Trong ánh mắt của ông tựa hồ ấn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đó là sự 
quan tâm, sự cổ vũ, một thứ sức mạnh tinh thần mà lúc này Trác Mộc Cường Ba khao khát đồng 
thời cũng cực kỳ cần đến. Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng dựa vào đấy, giáo sư ôm chặt gã đàn 
ông lưng hổ eo gấu đó, tựa như đang ôm con trai của chính mình, chỉ một cái vỗ mạnh mẽ mà 
đơn giản vào lưng đã truyền đi một sự cổ vũ không lời, khiến gã thêm kiên cường. 


Adrenalin không công hiệu lắm, nhìn gương mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt đi của Đường 
Mãn, Lữ Cánh Nam khẳng định: "Chắc chắn là xuất huyết nội rồi, đáng tiếc chúng ta không có 
dung dịch tinh thể mà chỉ có nước đường gluco, dung môi khuếch tán, cô ấy cần truyền máu 
ngay lập tức..." 


Đúng lúc này, lạt ma Á La xông tới. Ông lao đến quá nhanh, lúc ấy tất cả mọi người đều tập 
trung hết sự chú ý vào Đường Mẫn, đợi khi Ba Tang nhớ ra giương súng lên thì đại sư đã ở ngau 
trước mặt. Ông trợn mắt lên nhìn mọi người, miệng hét lớn: "Lập tức rút lui, bọn chúng, bọn 
chúng đã đặt bom ở đây rồi, số lượng, số lượng rất nhiều. Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa thôi." 


Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều thất thần ngây ra trong giây lát; uy lực của loại bom đó vừa 
nãy họ đã được thưởng thức qua rồi, số lượng rất nhiều là khái niệm thế nào bọn họ cũng tưởng 
tượng ra được. Nhưng trước mắt tạm không nói đến Đường Mẫn đã ngất xỉu, chỉ riêng hai người 
bị thương ở chân là giáo sư Phương Tân và Ba Tang đã cần có người dìu đỡ mới đi được rồi, còn 
tay trái tau phải của Trương Lập và Nhạc Dương thì chắc chắn đã gãy xương, mà lúc này trừ phi 
là chạy hết tốc lực, bằng không thì đừng hòng họ ra khỏi thông đạo từ đại điện đến huyết trì 
khổng lồ trong vòng năm phút. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam cùng lức hướng ánh mắt 
về phía con đường bí mật vừa bị lựu đạn làm lộ ra. Thông đạo tối om mịt mùng ấu chẳng khác 
nào một cái miệng ăn thịt của người khổng lồ đang tham lam há hốc ra chờ họ nhảy vào vậu. 


Giáo sư cố nhịn cơn đau khom người xuống, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba à, nhanh 
lên, mau nâng Mẫn Mẫn lên đi." 


Lữ Cánh Nam lo lắng nói: "Liệu có mạo hiểm quá không? " Phải biết rằng nếu đó là một ngõ 
cụt, thì chẳng khác nào bọn họ đã chui đầu vào một thùng thuốc súng bít kín, sức ép kinh khủng 
của sóng xung kích do vụ nổ gây ra sẽ khiến tất cả biến thành bánh thịt khô. Nhưng trước mắt 
họ lúc này, ngoài đường hầm ấy ra, thực sự không còn lối nào khác nữa. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Dù sao cũng chết, đánh cược một phen còn hơn là chịu mệnh." Bọn 
họ dùng lều bạt xếp thành một cái cáng đơn giản, đặt Đường Mẫn vào rồi nhắc lên chạy về phía 


Trang 845/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đường hầm. 


Bọn Merkin vẫn đang ở trên cầu thang chỗ huyết trì, lúc ấy lại gặp thêm Max và mấy tên nữa 
chạy từ bên trong ra. Max tiến lên trước đón đường, nói: "Ong chủ... mọi người làm gì vậy? " 


Merkin đáp: "Đừng cản đường, quay lại cho tao, chúng nó cướp mất bản đồ rồi." 


Max cả kinh, vội giơ đồng hồ đeo tay lên: "Ông chủ, không kịp nữa rồi! Chỉ còn ba phút nữa là 
bom nổ, giờ quay trở lại chẳng phải vừa đến nơi thì bom đã nổ rồi sao? " 


Merkin trợn trừng mắt lên như con cá vàng, hai tay chống nạnh thở hồng hộc: "Mày... mày... là 
thằng chó chết! " 


Max hoảng hốt: "Ông chủ, nếu bản đồ bị nổ tung thì chẳng phải nỗ lực của chúng ta sẽ tan 
thành mây khói hết hay sao? " 


Merkin trợn trừng mắt lên, nghiến răng kèn kẹt quát: "Mày hiểu cái chó gì, chắc chắn là chúng 
nó không chết được! " 


Soares cũng thảm kinh ngạc: "Ben không thể biết thông đạo mới lộ ra kia có thể thoát ra ngoài 
hau không mới phải chứ nhỉ, hắn dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn thế? " 


Nghĩ đoạn, y cũng lo lắng nói: "Đi thôi Ben, còn chưa biết là có thể lần theo đường cũ trở ra hau 
không nữa đó.” 


Tây Mễ lúc này liền lên tiếng: "Có thể. Các cơ quan trong thông đạo đã ngừng hoạt động hết cả 
rồi, đám dây leo cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Sau khi chết mất ba người, bọn chúng tôi liền nấp vào 
một góc, đến khi thấy đám dây leo không còn uy hiếp gì nữa mới đi ra mà." 


Merkin không cam lòng nhìn lên lối vào hình chữ nhật chỉ cách trong gang tấc nhưng lại phải 
lên lên xuống xuống mười mấy tầng cầu thang nữa mới đến được, hằn học nói: "Từ đầu chí cuối 
chúng ta vẫn đi trước một bước, nếu không phải tại cái cơ quan chết tiệt kia thì làm sao bị chúng 
đuổi kịp được chứ? Đi, đặt bom hết cho tao, tao phải phá tung cái chỗ này rat " Nói đoạn, hắn 
lại liếc nhìn kiến trúc hình tổ ong một lần nữa, sức nhớ ra những hàng chữ khắc trên đó, trong 
lòng càng thêm hằn học hơn. "Không thể nào, cái tên đó, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? 
Tuyệt đối không thể để bất kù kẻ nào chú ú đến được! " 


Soares thảm nhủ: "Thứ anh thực sự muốn cho nổ thực ra chỉ là nơi này thôi phải không? Ben, 
rốt cuộc là trên kiến trúc quái dị nàu khắc kú hiệu gì vậy? Anh muốn che giấu điều gì? Nơi nàu 
chắc là không có quan hệ gì với anh đấy chứ? " 


Cả đoàn người bất mãn quay đầu đi theo đường cũ trở ra. Theo lệnh của Merkin, Lôi Ba, Max, 
Đạt Kiệt đặt bom ở tất cả những nơi có ký hiệu, nhưng kú hiệu, nhưng ký hiệu quá nhiều, theo 
như cách nói của Lôi Ba, chẳng hiểu bom nổ có làm sập cả vách đá này hau không nữa. 


Trang 846/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


- 


Chương 22 - Huyết Mạch Nổi Liễn 


Trong giờ khắc khẩn cấp quyết định sinh tử tổn vong, máu kháng cự của các thành viên trong 
đội đều bị kích động đến cực hạn. Nếu đổi lại là lúc bình thường, vết thương thế này của bất cứ 
người nào trong đội cũng đủ khiến họ gục ngã không bò dậy nổi, nhưng bây giờ, mỗi người đều 
nghiến răng vượt qua, hơn nữa còn kiên trì được một thời gian dài đến thế, không thể nói đó 
không phải là kỳ tích được. Không có lý do gì lại ngã xuống trước kẻ địch, ai nấy đều hạ quyết 
tâm trong lòng, không có thuốc men, bao nhiêu đau đớn đều phải dựa vào nghị lực mà vượt qua 
hết. Thông đạo cao gần hai mét này quả nhiên không phải là đường chết, cuối cùng dẫn đến 
một gian thạch thất kín. Mặc dù bị bít kín, nhưng không gian trong lòng thạch rất rộng, ít nhất 
cũng phải đến hai trăm mét vuông. Ngoài ra, đường đến đây còn phải qua hai chỗ ngoặt, lên hai 
cầu thang cao chừng mấy chục mét, sức ép của sóng xung kích vì vậu sẽ giảm bớt đi rất nhiều. 
Chỉ hai trăm mét ngắn ngủi thôi mà các thành viên đều cảm thấy như mình đã chạy cả nửa thế 
kủ, ai nấu đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác xương cốt chà xát vào nhau đau đớn khôn cùng. 
Không kịp quan sát kỹ thạch thất, vừa vào đến nơi, tất cả liền tự động áp sát hai bên cánh cửa, 
lặng lẽ, lặng lẽ chờ đợi làn sóng xung kích cuối cùng. 


Bóng đêm tĩnh lặng tưởng chừng cứ vĩnh viễn như thế, xung quanh yên ắng đến rợn người, ai 
nấy đều cảm thấy nhịp tim mình chuẩn xác tựa nhịp nhảy của đồng hồ, "tích tắc, tích tắc, tích 
tắc” - một ảo giác âm thanh y như nhau xuất hiện trong tai mọi người... Cánh Cửa Địa ngục, 
hẳn sẽ mở ra trong khoảnh khắc tiếp sau. 


Truyền tới trước tiên không phải tiếng nổ ầm vang, mà là một cơn chấn động mãnh liệt, vách 
tường rung bần bật ở tốc độ cao như chiếc ghế massage, mức rung động khiến thân thể tê rần 
rần, rồi biên độ chấn động mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng động ầm âm như sấm nổ từ xa dần 
gần lại, cả gian thạch thất tựa như một đường ray dưới bánh xe lửa nghiến qua. Khi ngọn lửa 
phun qua cửa thiêu đốt tất cả, vách đá chấn động dữ dội kinh hoàng, từng mảng bùn vữa, đá vụn 
rơi xuống lã tả như mưa, mặt sàn rung lắc, bắt đầu xuất hiện các vết nứt, hơi nóng hầm hập, 
tiếng nổ đùng đùng, chấn động dữ dội, bao nhiêu cảm giác ấu hòa quyện vào nhau, khiến người 
ta có cảm giác nơi đây đúng là địa ngục đích thực. 


Lưỡi lửa phun qua cửa dài đến mấy chục mét, xông lên đến tận đỉnh thạch thất, hết đợt này đến 
đợt khác như sóng biển lớp sau nối liền lớp trước, dồn hết năng lượng đã tích tụ đấu ào ra trong 
một chớp mắt. Cuối cùng, ngọn lửa cũng miễn cưỡng nhỏ dần đi, gian thạch thất rốt cuộc cũng 
không bị chấn động làm đổ sập, chỉ có điều không khí ngập ngụa mùi khét lẹt. Con rắn lửa vừa 
rút đi, bỗng nghe "bịch bịch", một người ngã vật xuống, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, 
lạt ma Á La không ngờ đã hôn mê bất tỉnh. Cả nhóm vội làm cấp cứu cho ông, nhưng thực sự 
không ai hiểu nổi tại sao đại sư nói ngất là ngất luôn như thế. Nhạc Dương nói: "Chắc chắn đại 
sư đã bị nội thương cực nặng rồi, nặng đến nỗi không thể cảm cự được nữa." 


Trái tim lạt ma Á La tựa như bị người ta ném vào cỗ máu xay thịt, Đại Mạn Đà La Tông Tế, cái 
duy nhất còn lại trên đời, mỗi tiếng nổ đều như khoét đi một miếng trong trái tim ông. Sau khi 
biết lạt ma Á La chỉ tạm thời hôn mê, trước mắt vẫn chưa phát hiện ra thân thể có thương tích 
gì đặc biệt, giáo sư Phương Tân liền lê cái chân bị thương đi quan sát bên trong gian thạch thất, 


Trang 847/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tựa hồ chẳng biết mệt mỏi là gì vậu. 


Gian thạch thất này rõ ràng rất khác những gian thạch thất bên trong tượng Phật khổng lỏ, bốn 
bức tường và trần đều dùng gạch đất xây nên, có vẽ bích họa rất tinh xảo, kỹ thuật so với kiến 
trúc dạng cung điện ba tảng ở miệng tượng Phật khổng lồ còn cao hơn một bậc, rõ ràng không 
phải sản phẩm của hai thời đại khác nhau, nhìn rành rành là phong cách kiến trúc đặc sắc của 
vương triều Cổ Cách rồi. Trong thạch thất tích một lớp bụi dày, trên sàn phía Đông thạch thất 
có những vệt dài rất rõ, mặc dù đã bị lưỡi lửa liếm qua, nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra được đó 
là chỗ từng chất rương hòm, nhưng hòm xiểng thì đã bị người ta dọn đi hết cả rồi. Trên bức 
tường phía Tây có cửa, nhưng bị bịt kín sơ sài bằng gạch đất, bên ngoài phủ lên một lớp nữa. 
Giáo sư Phương Tân gọi Trương Lập, Nhạc Dương: nộ) đâu có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo phá 
ra đi, đừng, đừng đặt nhiều thuốc nổ quá." Trong lòng ông đầy nghi hoặc: "Chỗ này đã là quần 
thể kiến trúc Cổ Cách rồi à? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây nhỉ? " 


Khu chính giữa thạch thất bị một cái bàn đá to tướng chiếm, bảo là giống huyết trì thì hoàn toàn 
không đúng. Cái bàn đá này vừa nhìn đã biết so với huyết trì là hai thứ hoàn toàn chẳng liên 
quan gì đến nhau, giống sa bàn mô phỏng chiến trường thu nhỏ sử dụng trong chiến tranh hiện 
đại hơn, mà chất đá tệ hơn nhiều, nhiều chỗ đã hoàn toàn sa hóa, trông khá giống thổ lâm bên 
ngoài. Sát tường phía sau bàn đá là một cái bệ cũng bằng đá, chính giữa bệ đá có ba cái hốc xếp 
thành hình chữ phẩm, có lẽ là hai cái hình vuông, một cái hình chữ nhật, đồ vật đặt trong cái 
hốc hình chữ nhật và một trong hai cái hốc hình vuông đã bị người ta lấu đi mất, hốc hình vuông 
còn lại chỉ chứa một cái hộp trông nửa như đồng nửa như sắt. Giáo sư Phương Tân quan sát kỹ 
hai cái hốc rỗng, bên trong hốc hình chữ nhật không có gì, nhưng giữa hốc hình vuông thì có 
một lễ nhỏ lót đồng, giáo sư nhìn biết ngay đây là mộng áp, bên trong nhét một trụ đồng hoặc 
que đồng gì đó, bên trên dùng hộp sắt đè xuống, chỉ cần hộp sắt bị lấu đi, que đồng sẽ bật lên, 
cơ quan cũng theo đó mà khởi động. 


Xem ra thứ đặt trong hốc hình chữ nhật thì có thể lấy đi được, nhưng hộp sắt trong hốc hình 
vuông lại có cạm bẫu, nếu chỉ lấy cái hộp không có mộng áp ra thì không sao, còn lỡ chọn phải 
hốc có mộng áp, chắc mười mươi là sẽ đụng phải cạm bẫy chí mạng. Đây là canh bạc năm ăn 
năm thua, nhìn hiện trạng gian thạch thất này có thể thấy người lấy đi cái hộp sắt năm xưa đã 
thắng cược. Vậy bên trong cái hộp sắt còn lại chưa cái gì? Thuốc độc, cơ quan, tin tức giả - 
thông thường đều là ba thứ này... Giáo sư Phương Tân lưỡng lự không biết có nên lấy cái hộp 
sắt còn lại nàu ra hay không? Xét cho cùng thì đâu cũng là đồ vật của cổ nhân cố ý lưu lại, cơ 
quan ở đây hay kể cả bản thân chiếc hộp ấy chắc là đều có ích cho đội ngũ của họ trong tương 
lai. Đúng, đợi mọi người rút khỏi đây, ta sẽ nhấc chiếc hộp sắt ral Giáo sư thầm hạ quyết tâm 
với mình. 


"Giáo sư, ông xem này." Ba Tang đứng thẳng chân, cố gắng khom người cúi xuống để nhìn rõ 
được vật dưới đất. 


Giáo sư Phương Tân nghe tiếng bước đến, chỉ thấu chỗ Ba Tang đang đứng có một cái que gỗ 
nhỏ, vì trải qua năm tháng nên vị vùi lấp trong đống cát bụi, chỉ lộ một chút phần đuôi. Giáo sư 
và Ba Tang vín đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng nhặt được cái que ấy lên, liền thấu một đầu que vẫn 
còn dấu vết bị đốt cháy. Giáo sư lầm bẩm nói: "Lấy que gỗ nhỏ làm diêm, chuyện này phải đến 
đầu thế kỷ mười chín mới có, vậy thì, nhóm khách cuối cùng đến đây, có lẽ cách chúng ta chừng 
một trăm năm, chắc là ông ta rồi." 


Trang 848/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, "ông ta” mà giáo sư nhắc đến giờ đã là cái tên mà 
mọi thành viên trong nhóm này đều hết sức quen thuộc, Morgan Stanlevl Giáo sư Phương Tân 
tiếp tục ngẫm nghĩ: "Stanleu đã đến đây, vậy ông ta đã lấy đi một cái hộp rồi, là một đại gia 
thám hiểm, chắc chắn ông ta hết sức quen thuộc với loại cơ quan này, thế nên mới để chiếc hộp 
kia ở lại. Thế nhưng, trong đường hầm còn để lại mấy công cụ tương đối thô sơ, rõ ràng không 
phải do Stanleu làm, chẳng lẽ còn có người nào đó đến sớm hơn nữa à? Ở đây đã là một gian 
phòng bí mật rồi, nhưng rõ ràng còn cách một khoảng nửa mới đến tượng Phật khổng lồ của 
Mật giáo, lẽ nào người Cổ Cách đã biết chuyện gì đó nên mới đào sâu xuống lòng đất? Tiếc 
thật, chỉ chưa đầu một mét nữa là đào đến lối thông rồi. m? Cái gì đâu nhỉ? " Bên cạnh que 
diêm, giáo sư Phương Tân lại phát hiện thêm vài thứ nữa, nhìn rất giống những mảnh da dê, đã 
mùn mục, trên có vẽ hai ký hiệu kỳ quái, khá giống chữ cái tiếng Anh. Giáo sư Phương Tân ghi 
lại hai ký hiệu ấu, chuẩn bị với tau nhặt lên, không ngờ ông thở hơi mạnh, hắt ra một hơi đã làm 
nó tan thành tro bụi luôn. Giáo sư Phương Tân nói: "Mảnh da dê vụn này e không phải của 
Stanleu mang đến, có thể là đồ từ thời vương triều Cổ Cách." 


Trác Mộc Cường Ba từ nãy vẫn nắm chặt tay Đường Mẫn, có điều đến giờ gã cũng bình tĩnh lại 
phần nào. Đường Mẫn vẫn đang chới với trên lằn ranh sinh tử, có tổh ngọc nát hương tan bất cứ 
lúc nào. Nếu đúng là cô bị xuất huyết nội thật, ngoài phẫu thuật mở ổ bụng ra thì không còn 
cách điều trị nào khác, nhưng bọn họ lại không hề chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật dã chiến, vì 
số lượng đồ đạc có thể mang theo rất có hạn. Lữ Cánh Nam đứng phía bên kia Đường Mẫn, từ 
đâu chí cuối vẫn không ngừng cổ vũ tâm lý cho Trác Mộc Cường Ba. Lạt ma Á La đã dân dà 
tỉnh lại, nhưng sâu thắm trong lòng vẫn đau đớn khôn nguôi. 


"Aml ", cửa đá đã được mở ra một cách thuận lợi, ngay sau đó không chỉ có bụi đá rơi ra, mà 
còn cả xương người, áo giáp, lưỡi đao, thuẫn bài nữa. Trương Lập nhảy lui một bước, thốt lên: 
"Oa, ở đâu cũng có nhiều xương quá, cái chỗ này rốt cuộc là có bao nhiêu tử thi đâu nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không, cậu nhìn cho rõ đi, chúng khác hẳn những bộ xương chúng ta 
thấy trong tượng Phật khổng lỗ đấy. Áo giáp này trông giống như binh sĩ Cổ Cách vậy, giờ 
chúng ta đã đứng trong địa phận di chỉ Cổ Cách rồi." 


Nhạc Dương nói: "Vậy thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi! Tốt quá đi, lại có thể trông thấy mặt 
trời rồi! " 

Ba Tang nói: "Mau ra ngoài thôi, nếu bọn chúng cho nổ lần thứ hai bên trong tượng Phật thì 
hỏng bét đó.” 


Mọi người đều đã ra khỏi thạch thất, giáo sư Phương Tân vẫn ngẩn ngơ đứng ở cửa, cuối cùng 
cũng hạ quyết tâm, ngắm chuẩn hướng chiếc hộp sắt bắn dây móc ra, kế đó giật mạnh, chiếc 
hộp rơi xuống đất đánh cộp một tiếng, giáo sư cũng lập tức nhảy ra khỏi thạch thất, nhưng sau 
lưng dường như vẫn không có biến hóa gì. 


Giáo sư Phương Tân lấy làm nghỉ hoặc, ông kéo chiếc hộp vào tay, giao cho lạt ma Á La, rồi 
định trở lại xem rốt cuộc là thế nào. 


Lạt ma Á La liền cản lại nói: "Chân anh đi lại không tiện, để tôi đi xem. Nếu có biến cố, nói 
không chừng tôi còn trở ra được.” 


Lạt ma Á La quay vào rồi lại đi ra, vẫn an toàn lành lặn, nói với giáo sư Phương Tân: "Hai hốc 


Trang 849/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hình vuông đều không có mộng áp, cũng có nghĩa là ở đâu chẳng có cơ quan gì hết, chỉ làm ra 
vẻ có cơ quan để dọa người ta thôi. " 

Giáo sư Phương Tân mặc dù không tin lắm, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Ai nấy 
thương tích đầy mình, còn vết thương của Mẫn Mẫn thì cần phải cấp cứu ngay, hai người liền 
nhanh chóng đuổi theo cả nhóm. 


Đường hầm này vừa dài vừa hẹp, xác khô chất đây thành từng tầng từng lớp, cả đoàn người cứ 
thế giẫm đạp lên xác khô mà đi ra, dưới chân chốc chốc lại vang lên tiếng "rắc" giòn khô, bụi 
bốc lên như giẫm phải nấm mốc, không khí nồng nặc hôi hám. 


"Ánh sáng! " Những người từ bóng tối trở vẻ, nhìn thấy ánh sáng, cảm giác mừng vui như thể 
được tái sinh. Mặc dù đó chỉ là ánh lửa, nhưng Nhạc Dương và Trương Lập đã xúc động muốn 
khóc òa lên, vội khênh Đường Mẫn rảo nhanh bước chân tiến về phía trước. 


"Đừng cử động, thằng khốn kiếp nào ở trong ấy đấy! " Bên ngoài vang lên tiếng mở chốt súng, 
một giọng thô lỗ khàn khàn khiến các thành viên trong đội sững người lại. Nhưng Trác Mộc 
Cường Ba lại thấy giọng nói này hết sức thân thuộc, liền đó bỗng nghe Trương Lập mừng rỡ reo 
lên: "Đội trưởng Hồi Đội trưởng Hồ Dương, là chúng tôi đây mà, tôi là Trương Lập, năm ngoái 
ở Khả Khả Tây Lụ đây mà.” 


"Hải! Hạ súng xuống, hạ súng xuống! " Một người đàn ông cao lớn râu ria xồm xoàm như tướng 
cướp sải bước xông đến, không phải đội trưởng Hồ Dương thì còn là ai vào đâu được nữa? Anh 
chàng đội trưởng tính tình ngang bướng hoang dã này cười hềnh hệch nói: "Chỗ nào cũng gặp 
các cậu cả, lần này lại đến tìm bảo bối gì thế? Hử? Sao thế này? " 


Trương Lập đáp: "Cô Mẫn Mẫn bị va đập, chắc là xuất huyết nội rồi, giờ đang bị choáng..." 
Đội trưởng Hồ Dương vội vẫu tay sắp xếp: "Tổ y tế đâu, mau gọi thành viên tổ y tế đến đây! " 
"Anh Hồi " Giáo sư Phương Tân từ phía sau lê chân lên. 


"Anh Phương! Không phải anh vẫn ởi tìm chó sao? Sao lại đổi thành đi trộm mộ rồi vậy? " Đội 
trưởng Hồ Dương lại gặp được người quen, vừa đến là vỗ một phát luôn. Giáo sư Phương Tân 
suýt chút nữa bị anh ta vỗ cho sụm xuống đất, vội kêu lên: "Nhẹ thôi, tôi giờ chỉ là nắm xương 
già, còn bị thương nữa, không chịu được anh giày vò đâu. ” 


Đội trưởng Hồ Dương lại thấu Trác Mộc Cường Ba, hai người ôm chặt lấy nhau, đoạn Hồ 
Dương vỗ vai gã nói: "Trác Mộc Cường Ba, lại tráng kiện thêm nhiều rồi đấy." Thấy Trác Mộc 
Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Mẫn, anh liền an ủi: "Yên tâm đi, bác sĩ tôi dẫn theo 
toàn là chuyên gia cả, không sao đâu." 


Sau một vòng giới thiệu, mọi người đã quen nhau. Lần này đội trưởng Hồ Dương được bạn mời 
đến Cổ Cách thăm quan, đội khảo sát khoa học tổng cộng có sáu người đi. Chuyến này phát 
hiện được hầm xác khô thứ ba trong mật đạo dưới lòng đất của vương cung Cổ Cách, mọi người 
ước đoán trong mật đạo này còn chứa văn vật từ thời Cổ Cách để lại nữa. Vì di chỉ Cổ Cách đã 
trở thành khu du lịch, nên để đảm bảo cho lần khảo sát này được thuận lợi, họ mời cả bộ đội địa 
phương đến hiệp trợ, không ngờ lại gặp bọn giáo sư Phương Tân trong hang động, mới đầu còn 
tưởng là bọn trộm mộ nữa. Vừa gặp mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã bắt chuyện với mấy 
đồng chí trong quân khu luôn rồi. 


Trang S50/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba chỉ trò chuyện vài câu cho phải phép lịch sự, tất cả tinh lực của gã lại dồn 
hết vào Đường Mẫn. Mấy bác sĩ nhìn có vẻ rất dạn dày kinh nghiệm kiểm tra xong liền nói: 
"Gần như có thể khẳng định là xuất huyết nội rồi, giờ cách tốt nhất là phẫu thuật mở ổ bụng 
đồng thời lập tức truyền máu, cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Còn nữa, mấy người nàu 
đều bị thương không nhẹ, cũng cần phải đến bệnh viện ngay." 


Được các bác sĩ và bộ đội giúp đỡ, mọi người nhanh chóng ra khỏi địa cung. Một bác sĩ họ Cát 
nói: "Từ đây đi ô tô đến bệnh viện gần nhất cũng mất nửa ngày rồi, đừng nói là bệnh nhân bị 
sốc nặng này không chịu nổi, đến những người gãy xương các anh cũng khó mà cầm cự được tới 
lúc ấy, cần phải yêu cầu trực thăng đến chỉ viện thôi." 


Lữ Cánh Nam nói: "Chuyện này bác sĩ cứ yên tâm, vừa nấy tôi đã liên lạc rồi, trực thăng đang 
bay đến đây đó." 


Bác sĩ Cát vẫn nói: "Nhưng mà bệnh nhân này không thể kéo dài được lâu như vậy, chỉ sợ 
không đợi được trực thăng đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? " 


Bác sĩ Cát đáp: "Truyền máu, truyền máu có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng mà 
một là cần rất nhiều máu, hai là chúng tôi không biết nhóm máu của cô ấy, lần này tôi chỉ mang 
theo một túi cấp cứu, không lái xe cứu hộ đến đây. Tôi chỉ có thể thực hiện quụ trình bơm trao 
đổi huyết tương đơn giản nhất thôi, mọi người có biết nhóm máu của cô ấu không? " 


Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra luôn: "Truyền máu của tôi đi, trong nhóm chúng tôi chỉ có mình 
tôi và cô ấu nhóm máu © thôi." 

Lập tức có một thành viên khảo sát khoa học và một binh sĩ nói mình cũng nhóm máu O©, những 
người còn lại rất nhiều người không rõ mình thuộc nhóm máu gì. 


Bác sĩ Cát ngăn lại nói: "Chúng ta chỉ có một bơm trao đổi huyết tương, chỉ có thể lấy máu của 
một người thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba nói luôn: "Vậy lấu máu của tôi đi." 


Bác sĩ Cát lo lắng nói: "Nhưng mà phải gượng tới khi trực thăng bay đến, chỉ sợ cần lượng máu 
rất lớn đấy. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Chúng tôi còn một túi cấp cứu nữa, bác sĩ xem có dụng cụ gì sử dụng được 
không? " 


Bác sĩ Cát gật đầu: "Vậu được rồi, mau khiêng bệnh nhân qua đây, chúng ta cần sử dụng ô tô để 
tạo ra một môi trường vô khuẩn." 


Trong xe, bác sĩ Cát kiểm tra túi cấp cứu của Lữ Cánh Nam, mừng rỡ nói: "Tốt quá rồi, dụng cụ 
của các vị hoàn thiện quá, xem ra chúng ta còn có thể tạo vòng tuần hoàn truyền máu cho cô ấy 
nữa đó. Tôi đã sơ bộ xác định phạm vi xuất huyết rồi, đang chuẩn bị dẫn lưu, giờ sẽ tiến hành 
sát khuẩn, chỉ cần một trợ thủ và người tiếp máu thôi, những người không liên quan xin ra ngoài 
hết cho." 


Trang S51/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Kiểm tra CVP." 
"Huyết áp, nhịp tim, hô hấp." 
“Tiêm thuốc tê." 


"Ông anh à, giờ tôi chỉ có thể dùng mắt thường mà tiến hành dẫn lưu máu, kinh nghiệm cho tôi 
biết là có thể truyền máu tuần hoàn, như vậy cộng với máu của anh nữa thì có nhiều hụ vọng 
hơn, nhưng có sử dụng máu của cô ấy để truyền ngược hay không thì cần trưng cầu ý kiến của 
thân nhân người bệnh.” 


"Sử dụng đi, bác sĩ, tôi đồng ý..." 
"A, anh là gì của cô ấy vậy? " 
"Chồng." 


"Mỗi 100 mÌ máu thêm 10 mi chất chống đông máu 3, 8% sodium citrate, lọc qua mười hai gạc 
rồi truuền lại vào cơ thể. Bơm trao đổi huuết tương, bắt đầu rút máu, anh bạn à, thân thể anh 
xuất hiện tình trạng gì phải lập tức báo cho tôi biết ngay, tôi không muốn có hai người cùng chết 
trong tay mình đâu đấu nhé." 


"Vên tâm ởi bác sĩ..." 


Trong khe sâu dưới lòng đất, Merkin ngoảnh lại nhìn mười bảy tòa tháp ngược bập bùng ánh 
lửa, cảm thán thốt lến: "Cảnh tượng thật hùng vĩ quá, sau nàu nói không chừng còn khai thác 
làm khu du lịch được ấy chứ." 


Max vội nói: "Phải rồi, phải rồi, ông chủ thật tinh tường, đây đúng là kỳ tích của nhân loại." 


Soares bực bội nói: "Tâm trạng khôi phục cũng nhanh nhỉ. Vừa mới rồi còn đùng đùng nổi giận 
nhảy chồm chồm, giờ đã lại thưởng thức cảnh đẹp được rồi, thật không thể hiểu nổi anh nữa." 


Merkin nở một nụ cười thần bí: "Rồi anh sẽ hiểu thôi." Nói đoạn hắn quay lại nhìn đám người 
mệt mỏi ủ rũ phía sau, lúc đến hơn ba chục tên, giờ chỉ còn lại lác đác chưa đầy chục người. Đi 
được nửa đường, bỗng có cảm giác khe núi rung lên nhè nhẹ, tựa như chạc ba một cành cây cổ 
thụ bị sét đánh đang đung đưa muốn đổ vật xuống. Merkin thầm kinh hãi, vội nói: "Không xong 
rồi, trong khe vực có biến động, hình như có thứ gì sắp sập xuống thì phải. Tăng tốc, chúng ta 
phải lập tức rời khỏi chỗ này! " 


Max lẫm bẩm nói thầm: "Chẳng lẽ bị cái mõm chó của thằng Lôi Ba nói trúng rồi, cả vách núi 
này sắp sập xuống chắc? " 


Merkin đoán không sai, phần đầu tượng Phật khổng lô và vách đá vốn liên kết với nhau bằng 
thông đạo hình chữ nhật, đoạn có huyết trì chính là phần kết hợp giữa thông đạo và vách đá, 
sau khi bị bọn Merkin phá hủy, tượng Phật khổng lồ mất đi lực chống đỡ, giờ chẳng khác gì 
cành khô cây mục, liền đổ vật từ phần hông xuống, kế đó là vô số tiếng động ầm ẩm, cả pho 
tượng Phật cao nghìn mét đã vĩnh viễn chìm xuống vực sâu không đáy dưới lòng đất. 


Thời gian trôi qua chậm lại một cách lạ thường, trong xe chỉ có tiếng máy móc và tiếng từng giọt 
máu chảy tí tách, Trác Mộc Cường Ba chỉ nhớ lúc trực thăng đến bên ngoài hình như có tiếng 


Trang S52/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người hoan hô, lên máy bay được một lúc, gã mơ màng ngủ thiếp đi. "Mẫn Mẫn, mạng chúng ta 
gắn liền với nhau rồi, sống thì cùng sống, chết thì chết chung, bất kể là thế nào anh cũng không 
bỏ cuộc đâu... Đừng chết, anh phải đưa em đi xem chiến ngao, em hứa với anh rồi mà, chúng ta 
phải cùng đi tìm kiếm nó...” 

Một quảng sáng trắng mênh mang, Trác Mộc Cường Ba từ từ mở mắt, xung quanh tất thảy đều 
tuyển một màu trắng. "Anh tỉnh rồi." Giọng Lữ Cánh Nam vừa dứt, bên cạnh lại có người lớn 
tiếng reo: "Cường Ba thiếu gia tỉnh rồi! " 


Trang S53/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 23 - Wốt Đám Thương Định 


Trác Mộc Cường Ba thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây là bệnh 
viện, tường màu trắng, giường màu trắng, quần áo mặc trên người cũng đổi sang đỏ màu xanh 
trắng. Lữ Cánh Nam cũng mặc đồ y như vậy, hình như từ đầu chí cuối vẫn ở bên giường của gã. 
Giường bệnh của Trương Lập ở phía sau lưng Lữ Cánh Nam, một tay anh ta bị treo lên, bó đầu 
thạch cao. 


"Mẫn Mẫn đâu? " 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn sang tay phải Trác Mộc Cường Ba. Trong một thoáng, bất giác gã 
nhận thấy mắt cô đỏ lựng lên. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu sang phải, liền thấy ngay Đường 
Mẫn. Cô đang nằm lặng yên tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết. Hai chiếc giường được xếp 
cạnh nhau, hai bàn tau vẫn nắm chặt nhau, vậu mà Trác Mộc Cường Ba lại không có cảm giác 
gì. Máy theo dõi của hai người đặt bên cạnh hai chiếc giường. Lữ Cánh Nam nói: "Hai người lúc 
hôn mê vẫn nắm chặt tau nhau, tách thế nào cũng không tách được, hết cách, họ đành kê 
giường sát vào với nhau." Phía sau Đường Mẫn là Nhạc Dương, cũng bị treo cánh tay lên. Trác 
Mộc Cường Ba muốn ngắng đầu, Lữ Cánh Nam liền giúp gã một tau, phía bên kia phòng bệnh 
là giáo sư Phương Tân, Ba Tang và lạt ma Á La đang nằm, ngoài ra còn một giường trống dành 
cho Lữ Cánh Nam. Xem ra lần này thu hoạch không tệ chút nào, tất cả đều "trúng số” cả. 


Bác sĩ mau chóng bước vào, một bác sĩ khoảng chừng năm mươi tuổi dẫn theo ba bốn người 
khác trẻ hơn. Cả bác sĩ Cát cũng có mặt. 


Bác sĩ Cát giới thiệu: "Đây là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện chúng tôi, đồng thời cũng là thầu 
giáo tôi, giáo sư Bùi Vũ Khánh.” 


Giáo sư Bùi kiểm tra một lượt rồi nói: "Lần nàu hai người không chết đúng là k tích. Mặc dù cậu 
học trò này của tôi có hơi làm bừa, nhưng may là cậu ta cược thắng, nếu thể chất yếu hơn một 
chút thôi, hai người đều chết là cái chắc rồi." 


Trên thực tế, trước đó giáo sư Bùi đã nói riêng với học trò của mình không biết bao nhiêu lần: 
"Hai người này sống được tuyệt đối là một kỳ tích. Có lẽ, à không, nhất định là có thứ gì đó 
khiến họ không thể bỏ được chấp niệm, mới có thể cảm cự để sống tiếp. Hai người đều mất 
trên một phần ba lượng máu trong cơ thể, đặc biệt là người đàn ông kia, anh ta gần như đã 
truyền một nửa lượng máu của mình vào cơ thể cô gái rồi, gần như là lấy mạng đổi mạng, như 
vậy mà không chết, thật không thể nào tin nổi, thật không thể nào tin nổi! " 


Theo cách nói của các bác sĩ, cả đám người này ít nhất có năm người cần vào phòng giám sát 
bệnh nhân nặng để quan sát hai tư trên hai tư, nhưng những người tỉnh táo đều nhất trí yêu cầu 
được ở chung một phòng bệnh. Kết quả là gian phòng lớn này gần như đã bị cải tạo thành 
phòng giám sát bệnh nhân nặng mới luôn. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau bò trở về từ lằn ranh sinh tử, tất nhiên là 
không cần phải nói. Sau đó là đến Lữ Cánh Nam, nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng toàn thân 
đều bị tổn thương các tổ chức mềm, sáu bảy dâu chằng bị đứt, tụ máu dưới da trên diện rộng, 


Trang 854/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiều chỗ xương cốt lệch vị trí đã bị ép đầy lại, suýt chút nữa là hình thành viêm mô mỡ, mỗi vết 
thương trên người đều đủ đau đớn đến ngất đi, thậm chí có những vết thương có thể trực tiếp 
dẫn đến tử vong. Các bác sĩ trông thấy những vết thương trên mình Lữ Cánh Nam mà kinh 
hoảng, tất cả đều không biết cô gái này đã làm thế nào để chịu đựng được. Lúc làm phẫu thuật 
đã cho cô hít vào một lượng htuocos mê rất lớn, đến cả voi cũng phải hôn mê hoàn toàn, vậu 
mà Lữ Cánh Nam vẫn giữ được tỉnh táo. Các bác sĩ phải ngầm thừa nhận với nhau rằng thần 
kinh và xương cốt của người đàn bà này đều rèn bằng thép cả. Các tổ chức mềm của Lữ Cánh 
Nam và lạt ma Á La là tổn thương nhiều nhất, cũng nghiêm trọng nhất, nhưng xương cốt hai 
người thì ngau cả một vết rạn nhỏ cũng không có, so với sắt thép cũng không ngoa. Xem phim 
chụp %- quang của cô, tất cả đều mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra, không hiểu rốt cuộc thế nào 
mới luyện được cho mật độ xương cao đến mức ấy đây! Đặc biệt là Lữ Cánh Nam, phẫu thuật 
xong hôm thứ hai đã xuống giường ởi lại, cảm điện thoại không ngừng liên lạc, không ngừng sắp 
xếp nọ kia, tác phong "nữ cường nhân" sấm rung chớp giật chẳng khác gì bà chủ của doanh 
nghiệp lớn. Trong bệnh viện có người đàn bà thép, danh hiệu này đã dần được các bác sĩ truyền 
miệng khắp, ai cũng biết cả rồi. 


Lạt ma Á La và giáo sư Phương Tân tuổi tác đều cao, người già bị thương nặng như vậy, không 
chết đã là kỳ tích lắm rồi, nhưng lúc đến bệnh viện hai người vẫn dồi dào sinh khí, tinh thần 
quắc thước, lại khiến các bác sĩ thêm một mẻ ngạc nhiên đến rơi cả kính, chỉ biết nghĩ đến câu 
"gừng càng già càng ca 


Ba người Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang trông thì có vẻ bị thương rất nặng, nhưng ngoài 
gãu xương và bị trúng đạn ra, những vết thương khác đều không vấn đề gì lắm, thêm vào tuổi 
tác vẫn còn trẻ, chắc rằng sẽ hồi phục rất nhanh, càng về sau càng đỡ hơn. Vừa ra khỏi phòng 
phẫu thuật, Trương Lập như sực nhớ ra chuyện gì đó, câu đầu tiên đã hỏi ngay: "Lần khảo hạch 
này chúng tôi đã qua cửa chưa? Giáo quan? ” 


Lữ Cánh Nam nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà nói: "Ưm, coi như qua rồi. " 
Trương Lập cũng tự thấy tức cười: "Suút chút nữa là chết cả nút rồi, vậu cũng coi là qua cửa à? " 
Lữ Cánh Nam tựa hồ đang chìm trong hồi ức, không nói gì thêm nữa. 


Thực ra, lần nàu mỗi thành viên trong nhóm đều mang đến cho các bác sĩ một sự ngạc nhiên 
không nhỏ, đặc biệt là bao nhiêu người cùng bị thương một lúc như thế, nếu không phải hỏi 
hang biết được một số chuyện, các bác sĩ thật sự đã ngỡ rằng bọn họ cùng rủ nhau nhảy từ tầng 
năm xuống đất rồi, đến cả ấu đả tập thể cũng không thể gây ra thương tích nghiêm trọng như 
thế được, phải nói là một đám liều mạng mới đúng. 


Sau khi hỏi lại, Trác Mộc Cường Ba biết ra gã và Đường Mẫn hôn mê năm ngày rồi, giờ đều đã 
qua giai đoạn nguy hiểm. Ban đầu họ được cấp cứu ở bệnh viện huyện Trát Đạt, rồi ngay sau đó 
tranh thủ từng phút từng giây một đưa tới bệnh viện này, cuối cùng cũng giữ được tính mạng. 


Đường Mẫn trước đó đã tỉnh một lần, giờ đã lại ngủ thiếp đi. Đội trưởng Hồ Dương có đến thăm 
mấy lần, để lại rất nhiều hoa quả và đồ tấm bổ, vì còn nhiều việc riêng, nên chắc muộn hơn anh 
mới trở lại được. Vừa quay lại bệnh viện, Hồ Dương liền giận dữ xổ cho Trác Mộc Cường Ba vừa 
mới tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài một trận, nói Trác Mộc Cường Ba không ra gì, rằng cả bọn 
làm ra chuyện lớn như thế mà lại không nói với anh một lời. Trương Lập chỉ biết cười khổ giải 
thích giúp Cường Ba thiếu gia, nói khi ấy bọn họ cũng chẳng hề biết đó là nơi nào, lại càng 


Trang S55/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không hề biết chuyện gì liên quan đến Bạc Ba la thần miếu, lại càng không thể ngờ sẽ lập thành 
một đội được huấn luyện đặc biệt để tìm kiếm, mà khi ấu lại cảm thấy hụ vọng tìm được con chó 
đó chỉ như hạt cát giữa sa mạc, sao có thể đem chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nói ra được cơ 
chứ. Về sau tham gia đội huấn luyện đặc biệt, từ đầu chí cuối đều là tiến hành tập huấn bí mật, 
đâu có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. 


Nghe đồn lúc họ mới nhập viện còn có cả phóng viên đến nữa. Trác Mộc Cường Ba hỏi tại sao 
không ngăn lại, Nhạc Dương cười gượng bảo với gã, lúc đó mọi người đều đang đấu xe hau 
khiêng cáng, ai cản lại được chứ. Giới truyền thông vốn rất thính mũi, dù sao cũng có bao nhiêu 
người bị thương không rõ nguyên nhân như thế kia mà, nhưng chuyện này giáo quan đã phản 
ảnh lên cấp trên rồi, đến hôm sau là không còn phóng viên gì đến điều tra thâm nhập nữa. 


Sau khi họ rời khỏi khe vực dưới lòng đất, nghe đâu đã xảy ra sự cố địa chấn, hai bên thông đạo 
đều sập hết, ước tính muốn dọn sạch đường vào khe vực ấu cũng phải tốn thời gian một năm, 
không biết tên Ben và đồng bọn đã rời khỏi đó chưa. Điều làm các thành viên phấn chấn nhất là 
họ đã tìm thấu hai tấm bản đồi 


Lạt ma Á La cướp được trong tay Ben một tấm, trong cái hộp sắt giáo sư Phương Tân lấu được 
ở gian thạch thất cuối cùng có một tấm khác. Sau khi so sánh, các chuyên gia đưa ra kết luận, 
hai tấm bản đồ này cùng một chất liệu, là sản phẩm của cùng một thời kỳ, thậm chí có chuyên 
gia còn nói rõ rằng, hai tấm bản đồ này được vẽ trên cùng một tấm da sói, sau đó mới cắt ra làm 
đôi. Nhưng nội dung bản đồ thì lại hoàn toàn khác nhau. 


Cả hai tấm bản đồ đều được ghi lại trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Hôm thứ hai sau 
khi Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, giáo sư liền đưa cho gã xem. Đây chính là thứ họ giành được 
sau hành động đem cả tính mạng mình ra đặt cược. Tấm bản đồ thạt có vẽ hình thế mạch núi, 
xung quanh núi non vây bọc, có chú thích phương hướng. Có điều, ở Tây Tạng, những ngọn núi 
như thế quả thực quá nhiều, chỉ riêng mạch núi lớn đã có ba bốn cái rồi, đỉnh núi thì không đếm 
xuể, muốn tìm được phương vị chuẩn xác từ tấm bản đồ này, xem ra không phải chuyện một hai 
tháng mà giải quyết được. hai tấm bản đồ gốc đều giao cả cho nhóm chuyên gia để tiến hành 
giám định các thông tin ẩn tàng trong đó. Ngoài ra còn một nhóm người chuyên dùng vệ tinh để 
chụp ảnh núi non Tâu Tạng sau đó tiến hành so sánh một trên một. Tuy nhiên Lữ Cánh Nam 
cũng lưu Ú mọi người, với tốc độ so sánh như hiện nay, chắc cần phải một năm sau mới hoàn 
thành được. 


Về tấm bản đồ giả kia, nói theo kiểu của Nhạc Dương thì là "làm giả cũng chẳng nên hồn, người 
ta vừa nhìn đã biết ngay là hàng giả rồi." Tấm bản đồ ấy cùng một chất liệu với tấm bản đồ còn 
lại, chỉ là nội dung thì khác tấm kia một trời một vực. Giáo sư Phương Tân hình dung nó thế 
này: "Dù là bản đồ giao thông tường tận nhất của Bắc Kinh cũng không phức tạp bằng nó. " 


Tấm bản đồ ấy quả giống như bản đồ thành phố Bắc Kinh vậy, vẽ từng vòng từng vòng thành 
kết cấu mạng nhện, chia làm vòng một, vòng hai, vòng ba, những vòng tròn đồng tâm bất quụ 
tắc ấu tổng cộng có khoảng hơn trăm, những phần chỉ tiết không ngờ phải dùng đến kính lúp 
mới phân biệt được, còn những đường ngang dọc thì vươn ra mọi hướng. Nếu nói mỗi đoạn là 
một con đường nhỏ, vậy thì trên bản đồ này chắc phải vẽ đến cả hơn vạn con đường, hơn nữa 
mỗi đoạn lại dùng những màu sắc khác nhau để biểu thị, tổng cộng có năm màu đỏ, vàng, cam, 
xanh lam, xanh lục, bên cạnh một số kú hiệu tượng hình, nhìn cũng rất ra dáng bản đồ. Nhưng 
đừng nói là giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La, đến cả đội trưởng Hô Dương kiến đa thức 


Trang S56/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quảng cũng chưa từng nhìn thấy bản đồ nào như thế bao giờ. Hồ Dương nói: "Bản đồ thời cổ đại 
không chỉ tiết như thời nay đâu, thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường sá, nơi cư 
dân tập trung, mặc dù tỉ lệ không thể đến mức tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn 
là hiểu ngay. Cái thứ này của anh là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng 
chẳng có, nếu bảo đây là thông đạo, vậu những cái chấm này là gì? Có nơi nào có cả hơn trăm 
lối ra lối vào không? Anh nhìn đi, đâu, đây, đây cả đây nữa, đâu đâu cũng là đường à? Cuối cùng 
thì thông đến đâu đây? Chỗ nào cũng chưi qua được hết à? Thế thì bản đồ cái nước mẹ gì chứ? " 


Về chuyện bản đồ nàu còn một vấn đề nữa, nghe kể lại là giáo sư Phương Tân và lạt ma Á La 
đã thảo luận chuyện này vô số lần rồi. Hai ấm bản đồ cùng một chất liệu và cùng một thời kỳ, 
nên có thể cho rằng một tấm đã bị nhà thám hiểm Stanleu lấy trong địa cung của vương triều 
Cổ Cách từ hơn một trăm năm trước, nhưng tấm bản đồ mà lạt ma Á La lấu được lại là đoạt từ 
tau Ben. Mà Ben và đồng bọn thì chưa từng vào đường hầm bị nổ lộ ra đó, cũng có nghĩa là tấm 
bản đồ trong tay Ben được phát hiện bên trong tượng Phật khổng lồ hoặc trong Thiên Phật 
điện, khả năng thứ hai cao hơn một chút. Mà thông đạo nối giữa địa cung Cổ Cách với tượng 
Phật khổng lỗ không thông hắn, vì lựu đạn nổ nên mới lộ ra, vậy tấm bản đồ kia sao lại từ địa 
cung Cổ Cách vào trong tượng Phật khổng lồ được? 


Giáo sư Phương Tân đưa ra hai giả thiết, thứ nhất là Stanleu lấy được một tấm bản đồ trong địa 
cung Cổ Cách, sau đó lại tìm thấu lối vào khe ngầm dưới lòng đất, lùng sục toàn bộ tượng Phật 
khổng lỏ, cuối cùng làm mất bản đồ trong Thiên Phật điện để Ben phát hiện ra được; giả thiết 
thứ hai là, bản đồ vốn được đặt trong đàn tế giữa Thiên Phật điện, về sau bị người ta lấu đi một 
tấm, rồi đặt trong địa cung của vương triều Cổ Cách, nhưng nếu thế thì tấm bản đồ Stanleu đã 
tìm được lại từ đâu ra - điều nàu giáo sư không thể giải thích được, dù suy đoán thế nào cũng 
không thể giải thích được, dù suy đoán thế nào cũng thấy cực kỳ bất hợp lú. 


Nơi hai tấm bản đồ xuất hiện có vẻ như chỉ cách nhau có một bức tường, nhưng lại cách đến cả 
mấy trăm năm, trong khi đó các chuyên gia lại cứ đưa ra kế luận rất có khả năng chúng được 
làm từ cùng một bộ da sói nữa. Tất cả đều thật khiến người ta khó hiểu. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba hôn mê, lạt ma Á La đã kể lại những chuyện ba người gặp phải cho 
mọi người, ai nấy đều cảm khái khôn nguôi với sự việc của Đa Cát, nói mặc dù tư tưởng anh ta 
hơi truyền thống bảo thủ, nhưng đích thực là một trang nam nhi người Tạng chính trực. 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba còn chưa biết, vào hôm thứ hai từ khi gã bắt đầu hôn mê, đã xảy ra 
một số chuyện khác nữa. 


Hôm ấy, giáo sư Phương Tân và Ba Tang đi phẫu thuật, Lữ Cánh Nam thì bận lên bận xuống xử 
lý các sự việc liên quan, trong phòng bệnh ngoài Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đang hôn mê 
ra chỉ còn lại Nhạc Dương, Trương Lập và lạt ma Á La. Ba người bàn luận những chuyện xảy ra 
trong Đảo Huyền Không tự. Khi Nhạc Dương đắc ý khoe mình nhặt được trong đống xương cốt 
một cái thẻ bài nhỏ bằng đồng, lạt ma Á La liền lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho anh chàng 
phải giao nộp tang vật, thứ đó cần phải trả về cho nhà nước. Nhạc Dương vừa lầm bầm lấy thẻ 
bài ra, hai mắt lạt ma Á La đã sáng bừng lên. Lạt ma nhảy phắt dậu, nhún chân một cái đã lên 
giường Nhạc Dương, chẳng hề có chút dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đại sư nào cả. 


Nhạc Dương còn đang ấp úng giải thích: "Tôi biết mấy thứ này đều phải trả cho nhà nước, tôi có 
nói là muốn giữ riêng đâu, chỉ là lấu chơi mấy ngày thôi mà..." thì lạt ma Á La đã giật lấy tấm 


Trang S57/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thẻ bài, cẩm trên tay ngắm nghía kỹ lưỡng, hai mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. 
"Cậu có biết dây là cái gì không? Theo cậu thì giá trị của nó thế nào? ” Đại sư bất thình lình hỏi, 
rồi nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương. Ông nhìn lâu đến nỗi Nhạc Dương chột dạ, rồi mới giải 
thích: "Đây là một cái Ca ô vàng, cậu xem đây! ” 


Nói đoạn, ông liền cầm tấm "thẻ đồng" ấy lên ấn ấn hai cái, cũng không hiểu đã làm động tác 
gì, tấm thẻ đồng liền kêu "cách" một tiếng, mở bung ra, thì ra là một cái hộp đồng nhỏ. Kế đó, 
đại sư dùng ngón tau khẽ vê vê, không ngờ liền kéo ra được một mớ là vàng dài ba centimet, 
đầu đuôi nối liền nhau, xếp lại thành một thếp, trên mỗi lá đều có chạm trổ các loại tượng Phật 
khác nhau, tượng nào cũng được cả hình dáng lẫn thần thái, sống động như thật. 


Nhạc Dương kêu lên: "Oal Tôi cầm bao nhiêu ngày rồi mà không biết bên trong cái hộp này lại 
có cơ quan như thế đâu nhé! " 


Lạt ma Á La nghiêm giọng nói: "Đây là hộp vàng. Cậu đừng coi thường cái Ca ô nàu, giờ cả đất 
Tâu Tạng không tìm được đâu ra năm cái giống như thế đâu. Trong chế độ cũ, phải có thân 
phậm Kham Bố trở lên mới đủ tư cách đeo nó trên người đấu." Nói tới đâu, lạt ma Á La không 
khỏi ngẩn người ra thoáng chốc, trong bụng thậm nhủ: "Đây chỉ là thứ Nhạc Dương tiện tay 
nhặt được trong đống xương cốt đó mà tượng trưng cho thân phận địa vị này rồi, trong băng ghi 
hình có thể thấu số lượng các pháp khí trong đống xương tàn ấy phải tính bằng con số trăm, 
mỗi một thứ đều có thể xem như quốc bảo cả đó, trời ơi, thứ mà chúng đại diện, là một gian 
đoạn lịch sử đã biến mất. Có lẽ nào, núi xương cốt ấu, đều là những giáo đồ hạt nhân của Thánh 
giáo? Hỡi đức Ma Hê Thủ La vạn năng, tại sao, tại sao lại để tín đồ của Người phải chịu tai nạn 
khủng khiếp nhường ấy? " 


Đại sư nhớ lại đến vô số Nhục thân Hoạt Phật đứng trước Thiên Phật điện. Những vị Phật sống 
ấu, nếu giờ mà xuất hiện trong bất cứ ngôi chùa nào ở bên ngoài, ngôi chùa ấy ắt sẽ lập tức trở 
thành pháp tự hoặc thậm chí là đại pháp tự, đó là Nhục thân Hoạt Phật cơ mà. Nhưng trong 
thánh luyện đường ấy, bên cạnh cánh cửa đó không ngờ lại có đến cả mấy trăm vị Nhục thân 
Hoạt Phật đang đứng xếp hàng, những vị ấu đều là bằng chứng rằng các tiền bối cao nhân trong 
Thánh giáo đã hóa mục nát thành thần kỳ, dù gặp phải cảnh hỗn loạn như vậy, cũng không 
người nào kinh động đến các vị Nhục thân Hoạt Phật ấy, vậu mà giờ đâu... 


Lạt ma Á La hồi tỉnh lại sau cơn bi thương, phát hiện ra nét mặt Nhạc Dương hơi có phần quái 
dị, liền lục vấn tiếp: "Cậu còn lấy thứ gì nữa? Mau giao ra đây." 


Nhạc Dương ấp úng nói: "Vốn còn một tấm sắt nhỏ nữa, nhưng lúc ở gian địa điện có mấy quả 
chùu, đã bị nam châm hút mất rồi. " 


"Miếng sắt như thế nào? " Vẻ mặt lạt ma Á La lại trở nên hết sức nghiêm túc. 

"Rất mỏng, bên trên có chữ thập." "Không phải chữ thập, mà là chữ vạn, chắc là chữ vạn rồi." 
"Ưm, bên trên có cái đầu thỏ, kiểu gì thì hai cái tai cũng dài lắm, giống như loài động vật gì đó." 
"Hay là hướng nhìn của chúng ta không đúng, chắc là phải nhìn ngang nhỉ? " "Anh đừng có làm 


rối." Nhạc Dương và Trương Lập khua tay múa chân, tả lại miếng sắt một cách tường tận. 


Khi nghe Nhạc Dương nói đến cái đầu thỏ, lạt ma Á La đã hiểu là chuyện gì, nhưng ông vẫn 
ung dung thản nhiên hỏi: "Có lẽ là loại pháp khí nào đó chăng? Có rất nhiều điều mà chúng ta 
không hiểu về tôn giáo ấu, bao gồm cả thần Phật và pháp khí của họ nữa." 


Trang S58/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không, không giống như pháp khí. Tôi thấy những lá sắt đó bên cạnh rất 
nhiều bộ xương, hơn nữa còn cả các phù hiệu trên đó nữa, tôi có cảm giác những phù hiệu ấu 
không giống nhau.” 


"Vậu theo cậu thì nó có thể là thứ gì? " lạt ma Á La hỏi. 


Nhạc Dương đáp: "Nếu cứ bắt tôi nói, thì cảm giác của tôi là, những lá sắt ấu giống như thẻ bài 
đại diện cho thân phận vậu. 


Lạt ma Á La đứng lên khỏi mép giường, lắc đầu nói: "không thể nào, theo tôi được biết, trong 
tôn giáo không cần những kiểu thẻ bài như thế, tôi nghiêng về hướng nó là pháp khí nhiều hơn, 
có rất nhiều tín đồ thành kính đều mang pháp khí theo bên mình, giống như cái Ca ô này vậu. 
Để tôi mang thứ này cho Lữ Cánh Nam xem trước, hai người để ý Cường Ba thiếu gia và cô 
Mẫn Mẫn cho tốt đấy." 


Phát hiện kinh người của Nhạc Dương 


Lạt ma Á La ra khỏi phòng bệnh, Trương Lập liền nói với Nhạc Dương: "Này, theo tôi thì cái 
thứ ấy chắc chẳng có ú nghĩa gì hết đâu." 


Nhạc Dương lắc đầu: "Tôn giáo thì không cần thứ ấy, nhưng nếu không phải tôn giáo thì sao? " 


"Không phải tôn giáo thì là cái gì? Những tượng Phật, bích họa, điện đường ấy cậu cũng nhìn 
thấu cả rồi, cho dù là chúng có khác hẳn với những gì chúng ta đã từng thấu trước đó đi chăng 
nữa." Trương Lập nói. 


Nhạc Dương vẫn băn khoăn: "Nhưng mười tám tòa tháp ngược dùng để tu luyện, chắc anh cũng 
không quên chứ. Giáo quan nói đó là nơi tôn giáo thần bí kia dùng để tu hành. Theo anh thì tại 
sao giáo đồ của tôn giáo ấy lại phải tiếp nhận phương thức rèn luyện tàn khốc như thế? " 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Cậu nghĩ vậy thì cũng phải, mặc dù tôi nghe nói nhiều 
tôn giáo có các pháp môn khổ tu khác nhau, nhưng hình như chỉ là tạo ra cảm giác đau đón trên 
cơ thể thôi, còn tôn giáo này lại dường như muốn rèn luyện người ta thành võ lâm cao thủ vậy. 
Ừm, cậu nói xem, liệu họ có giống như Thiếu Lâm tự, lấy võ đạo để tu Phật đạo không nhỉ? " 


Nhạc Dương đáp: "Vấn đề chính là xuất hiện ở đây, tối muộn hôm qua tôi có hỏi giáo sư 
Phương Tân rồi. Anh có biết tại sao Thiếu Lâm tự lại có nhiều võ tăng thế không? Tương truyền 
Thiếu Lam Tung Sơn ở nơi rừng sâu núi thắm, trước đây các sư trong chùa luyện võ là để đẻ 
phòng giặc cướp, mãi đến khi Thập Tam Côn Tăng cứu giá Lý Thế Dân, võ học Thiếu Lâm mới 
được phát triển mạnh mẽ. Trong lịch sử, tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng từng có mấy bận trở 
thành một lực lượng quân sự đặc thù của triều đình. Vậy còn tôn giáo thần bí kia thì sao, mục 
đích luyện võ của họ là gì đây? ” 


Trương Lập nói: "Vậy theo cậu thì tại sao họ luyện võ? ” 


"Vì chiến tranh! " Nhạc Dương nói chắc nịch, "Gạt ra ngoài tất cả các yếu tố ngoại tại, vào thời 
cổ đại, chỉ có những quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiến trường, mới cần tiếp nhận 
huấn luyện siêu cường độ hàng ngày, nâng thể năng và khả năng phản ứng lên đến cực hạn. 
Cùng một lẽ đó, phương thức huấn luyện địa ngục tàn khốc ấy cũng chỉ hữu dụng đối với quân 
nhân, bởi trên chiến trường nếu không đủ khả năng chiến đấu, sẽ chỉ tổ liên lụy đến các quân 


Trang S59/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhân chiến hữu khác. Nếu như vậy, chi bằng cứ để những kẻ ấy chết luôn ở nơi huấn luyện cho 
rồi, kẻ nào không thể vượt qua huấn luyện, thì không đủ tư cách ra chiến trường. Còn nữa, nếu 
đúng là quân nhân, thì mảnh sắt kia cũng có thể là thẻ bài chẳng vấn đẻ gì cả. Đó là tiêu chí duụ 
nhất để nhận biết thân phận trong quân đội, kú hiệu ở mặt sau nó tương đương với số hiệu quân 
nhân của chúng ta ngày nay, mỗi người có số hiệu duy nhất, như vậy còn có thể để phòng gián 
điệp của kẻ địch trà trộn vào nữal ” 


Nhạc Dương vừa nói, vừa giơ ngón tay gật gù không ngừng, bản thân cũng lấy làm phấn chấn 
trước phát hiện của mình. 


Trương Lập trợn mắt nói: "Nếu đúng là quân nhân, vậy thân thủ những người ấu chẳng phải còn 
lợi hại hơn cả chúng ta cơ à? Thế là vô địch rồi còn gì! Làm gì có chuyện ấy cơ chứt " 


"Vô địch? Đạo quân Ánh sáng! " Nhạc Dương lại nghĩ xa hơn nữa, hứng chí vỗ xuống giường, 
nói với Trương Lập: "Đại sư Á La từng nhắc đến rồi, Đạo quân Ánh sáng vô địch! Có lẽ những 
di cốt chúng ta tìm thấu chính là của các binh sĩ trong Đạo quân Ánh sáng ấy. Nếu các chiến sĩ 
của Đạo quân Ánh sáng đều trải qua huấn luyện trong mười tám tòa tháp ngược, lúc ra chiến 
trường đương nhiên là họ đủ sức lấy một địch trăm. Nếu đúng là như vậy thì cả Đạo quân Ánh 
sáng ấu, chính là cánh quân bộ đội đặc chủng mà vương triều Thổ Phỏn huấn luyện từ một 
nghìn năm trước, tất nhiên họ là vô địch rồi, còn ai dám tranh hơn nữa đây? " 


Trương Lập nói: "Nhưng mà, theo như lạt ma Á La nói, Đạo quân Ánh sáng ấy có lẽ đã mang 
theo báu vật trong Tứ phương miếu cùng đến Bạc Ba La rồi mới đúng chứ? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không, hai chuyện này không hề mâu thuẫn. Nếu nơi đó là cơ sở huấn 
luyện bí mật, vậy thì những binh sĩ đã thông qua khảo hạch sẽ không cần ở lại đấy làm gì nữa, 
những người chết bên trong, có lẽ đều là huấn luyện viên và các thành viên dự bị của Đạo quân 
Ánh sáng mà thôi. Anh còn nhớ không? Lạt ma Á La có nói, không hiểu vì nguyên nhân gì, 
Đạo quân Ánh sáng đột nhiên cùng biến mất với các báu vật trong Tứ phương miếu. Nếu nói 
những xương cốt chúng ta thấu trong Đảo Huyền Không tự đúng là của Đạo quân Ánh sáng, vậu 
theo anh, sự kiện Đạo quân Ánh sáng đột nhiên rời khỏi vương triều Thổ Phồn mà họ phải bảo 
vệ, liệu có liên hệ gì với những cái xác bên trong Đảo Huyền Không tự không? " 


Thấy Trương Lập cỏ vẻ đã ngộ ra điều gì đó mà lại như không thể nắm bắt được điểm chính 
yếu, Nhạc Dương liền chỉ rõ thêm: "Thử nghĩ lại quá trình chúng ta phát hiện ra những bộ 
xương ấu xem. Lối vào ở hang động Nạp Nam Tháp bị dầm mười mấy mét đất, còn vị trí địa lý 
của Đảo Huyền Không tự thì sao, bức tượng Phật khổng lô được xây ở bờ vực thắm, bên trên là 
núi đất cao mấy nghìn mét, bên dưới cũng là vực sâu mấy nghìn mét, dưới đấy vực sâu có lẽ còn 
có sông ngầm chảy rất xiết nữa, lối ra duy nhất chính là ở phía bên kia khe vực, khoảng cách 
giữa tòa tháp ngược gần nhất và bờ vực cũng phải ba bốn trăm mét, không có xích sắt thì căn 
bản không có cách nào vượt qua được. Nhưng lúc chúng ta đến đó, bên trong thông đạo chưa 
từng bị ai mở ra đó, dây xích đã bị người ta chặt đứt từ lâu rồi. Còn cả hai cánh cửa lớn bên 
trong miệng tượng Phật khổng lô kia nữa, đó là do bọn Merkin dùng thuốc nổ cực mạnh cho nổ 
bật ra đấy, vậu nghĩa là sao? Nghĩa là cánh cửa ấy đã bị chèn chặt, chỗ nhiều xác chết nhất, 
chính là sau hai cánh cửa ấu, loại cửa ấy mà bị chèn chặt vào, sức người có thể đầu ra được hau 
không chứ? ” 


Trương Lập khó nhọc nói: "Cậu, ý cậu là..." 


Trang S860/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương đáp: "Là âm mưu! Đóng chặt cửa lớn, chặt đứt dây xích, lấp đầy lối vào, tất cả đều 
để chắc chắn rằng không một ai có thể sống sót trở ra, bọn họ làm hết sức triệt để. Ngoài âm 
mưu kiểu này ra, tôi cũng không thể nghĩ ra nổi, còn cách gì khác có thể tiêu diệt hoàn toàn 
một đội quân dự bị có sức chiến đấu mạnh mẽ như thết " 


"Vậy, vậy thì ai đã vạch ra âm mưu đó? " Trương Lập thắc mắc. 


Nhạc Dương cười khổ nói: "Chuyện này, thì chỉ sợ thần tiên cũng không biết đáp án rồi. Có lẽ là 
bọn gián điệp bất mãn với chính quyên Thổ Phồn, hoặc là chính kiến của lãnh đạo Đạo quân 
Ánh sáng không phù hợp với người thống trị tối cao của vương triều Thổ Phồn, hoặc cũng có 
thể là nguyên nhân nào đó khác nữa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, những 
người bên trong đó, đích thực là đã chết sạch, không một ai có thể thoát ra ngoài. Nếu những 
suy luận trước của tôi là chính xác, căn cứ vào đó có thể suy ra, một nghìn năm trước, biến cố 
bất ngờ xảu đến với Đảo Huyền Không tự, cùng sự kiện Đạo quân Ánh sáng rời khỏi Thổ Phồn, 
nói không chừng đúng là có quan hệ gì đó đấy." 


"Có chứng cứ gì không vậy? " Trương Lập hỏi một câu hết sức ngu ngốc. 


Nhạc Dương tỏ vẻ không vui đáp: "Không có. Nói thực lòng, tất cả những suy luận này đều là 
giả thiết không có căn cứ của tôi thôi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi đang một mình lầm bẩm 
lăng nhăng cũng được." Nói xong, anh chàng liền lừ mắt nhìn Trương Lập một cái. 


Trương Lập thở dài một tiếng: "Một nghìn năm trước, trong Đảo Huyền Không tự rốt cuộc đã 
xảy ra chuyện gì nhỉ? " 


Nhạc Dương không thèm trả lời. Một lúc sau, Trương Lập lại lên tiếng: "Được rồi, được rồi, tôi 
biết suy luận của cậu rất có khả năng là thật, nhưng chuyện nàu, cũng thật khó khiến người ta 
chấp nhận được mà. Hơn nữa theo tôi ấy à, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, 
nếu nói bọn họ còn tín ngưỡng tôn giáo, vậy đến lúc đó, giữa tôn giáo và chính quyên Thổ 
Phồn, rốt cuộc là họ sẽ nghe ai đây? Hả? Cậu nói xem, liệu có phải vì tôn giáo của họ và chính 
quyên Thổ Phỏn xảy ra mâu thuẫn nên mới dẫn đến âm mưu này và sự kiện lụ khai của Đạo 
quân Ánh sáng phải không nhỉ? Nói đi nghe xem nào, tôi biết phân tích của cậu là có lý nhất 
mà.” 

Nhạc Dương nói: "Chúng ta không có chứng cứ, chẳng qua chỉ là ngồi đây suụ đoán tưởng tượng 
ra mà thôi. " 

Trương Lập làu bàu: "Cậu không phải người nhỏ nhen thế đấy chứ, tôi biết là sau khi từ Đảo 
Huyền Không tự trở về tâm trạng cậu rất tệ, có phải liên quan đến người gặp trong Thập tướng 
tự tại điện không? Lúc ấy tôi nghe cậu hét cái gì Kiệt thế? Tuy là về sau giáo quan không tra xét 
ngọn ngành chuyện này ra, nhưng trong tình huống ấy mà cậu lại không khắc chế được mình 
đến nỗi phải hét lên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? " 


Nhạc Dương đột nhiên thoải mái buông một câu: "Làm gì có chuyện gì, anh nghĩ nhiều rồi." 


Trương Lập lại nói: "Chúng ta có phải anh em không vậy? Cậu có chuyện gì giấu giếm chẳng lẽ 
tôi lại nhìn không ra chắc? Mặc dù từ lúc trở về đến giờ cậu luôn cố tỏ ra thoải mái như không 
có chuyện gì xảy ra vậu, nhưng cậu cười miễn cưỡng lắm. Cái tên gì gì Kiệt ấu là ai? Trước đâu 
các cậu quen nhau à? Có phải trước đây hắn làm gì có lỗi với cậu, nên cậu mới hận hắn thế? " 


Trang 861/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương không cười nổi nữa, anh nghiến răng nói: "Nếu còn coi tôi là bạn bè thì anh đừng 
có quản vào chuyện này! Mỗi người đều có bí mật riêng, xin anh để tôi giữ bí mật của mình, coi 
như là giúp tôi một chuyện đi, cũng đừng nói với Cường Ba thiếu gia hay người nào khác, được 
không? Tự tôi sẽ xử lý chuyện này, thế nào cũng có ngày ấy..." Tay anh đột nhiên bấm chặt vào 
thành giường, tựa hồ như muốn bóp nát thứ gì đó! 


Trương Lập thấy Nhạc Dương nói kiên quyết như thế, xem ra dù thế nào cũng nhất quyết không 
chịu nói với mình, đành lựa lời khuyên giải: "Có nhận lầm người không? Lúc ấy tối thế cơ mà, 
chúng ta lại đều rất căng thẳng nữa." 


Nhạc Dương chỉ đáp lại sáu chữ: "Hóa thành tro, cũng nhận ral ” 


Lạt ma Á La tìm được Lữ Cánh Nam, đưa chiếc Ca ô vàng cho cô: "Nhạc Dương nói, cậu ta 
phát hiện ra huy hiệu của Đạo quân Ảnh sáng trong tòa cung điện ba tầng ở miệng tượng Phật 


ÀÄ 1! 


khống lỏ. 
Lữ Cánh Nam vội nói: "O, cậu ta nói thế nào? " 


Lạt ma Á La đáp: "Cậu ta còn chưa xác định được thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay một dấu 
hiệu nhận biết thân phận nào đó, nhưng cậu ta vẫn kiên trì nhận định rằng thứ đó giống như thẻ 
bài vậu. Chỉ e là không bao lâu nữa, cậu ta sẽ phát hiện Đạo quân Ánh sáng và tôn giáo thần bí 
chúng ta nói đến có quan hệ với nhau, hoặc giả sẽ cho rằng Đạo quân Ánh sáng chính là tôn 
giáo thần bí mà chúng ta vẫn nói đến." 


Lữ Cánh Nam thắc mắc: "Nhưng, đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải cho họ biết mà? " 


Lạt ma Á La nói: "Nhưng vấn đề ở chỗ, năng lực điều tra của cậu Nhạc Dương này quá mạnh, ta 
lo sẽ có một ngày, cậu ta sẽ phát hiện ra một số chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con 
đấy." 


Lữ Cánh Nam nói: "Nhạc Dương là một trong những học sinh ưu tú nhất mà con huấn luyện, về 
mặt phân tích và điều tra, năng lực của cậu ta sớm đã vượt qua con rồi, điểm này thì con hoàn 
toàn không hề nghi ngờ. Ý của Á La đại nhân con đã hiểu, nhưng muốn tùy tiện tìm một lý do 
khiến cậu ấy ra đi thì sợ không được đâu.” 


Lạt ma Á La liền hỏi: "Tại sao vậy? " 


Lữ Cánh Nam cúi đầu đáp: "Trước khi xuất phát chuyến này con mới nhận được một số thông 
tin, vẫn chưa kịp báo với Á La đại nhân. Nhạc Dương đến đây, rất có khả năng là còn có một 
nhiệm vụ khác. " 


Lạt ma Á La kinh ngạc thốt lên: "Ý con là, cấp trên không tin tưởng con cho lắm? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Có khả năng đó. Xét cho cùng thì tôn giáo tín ngưỡng của con không 
phải bí mật gì với cấp trên cả, chẳng phải cũng chính vì nguyên nhân nàu mà con mới đến phụ 
trách đội khảo sát nghiệp dư này hay sao? ” 


Lạt ma Á La nói: "Con cho rằng Nhạc Dương nhận được mệnh lệnh mới từ khi nào vậy? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện." 


Trang 862/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La thảm kinh hãi trong lòng, nói: "Chẳng hẻ nhận ra một chút nào." 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Cậu ta học chuyên ngành nàu mà, năm đó con phải mất rất nhiều công 
sức mới dạy được cậu ta kỹ năng này, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ ai nảu 
sinh bất cứ nghi ngờ nào với thân phận mà cậu ta đang đóng vai. Có điều, cá nhân con cho rằng 
dù Nhạc Dương có phát hiện gì chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng 
ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba thiếu gia cũng là một, và không hề xung đột 
gì với nhà nước hết, chúng ta chỉ lấy về thứ vốn thuộc về chúng ta mà thôi. " 

Lạt ma Á La đột nhiên hỏi: "Vậy có khi nào cậu Nhạc Dương này bị thế lực thứ ba sử dụng 
không? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Chắc là không đâu, tại sao đại nhân lại hỏi vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Hành vi của Merkin lần nàu vẫn hết sức kỳ quặc. Ta còn nhớ con từng đề cập 
đến chuyện trong hồ sơ lý lịch của Nhạc Dương có hai năm không rõ ràng, khoảng thời gian ấy 
liệu có xảy ra vấn đề gì không? " 


Lữ Cánh Nam khẳng định: "Không có đâu ạ, có điều con lại muốn biết điều gì khiến Á La đại 
nhân lo lắng? " 


Lạt ma Á La đáp: "Hành vi của Merkin rất cổ quái, trước tiên, nhóm người hắn dẫn theo có vẻ 
như toàn là người Trung Quốc, lần nàu hắn không sử dụng đến bọn lính đánh thuê người Nga." 


Lữ Cánh Nam nói: "Có lẽ hắn cảm thấy sử dụng lực lượng vũ trang nước ngoài không tiện bằng 
chiêu mộ luôn trong nội địa Trung Quốc. Hắn rất giỏi chiêu mộ đám tội phạm hình sự nghiêm 
trọng bán mạng cho mình, ở nước ngoài cũng thường xuyên giở trò nàu mà. ” 


Lạt ma Á La lại hỏi: "Vậy thì tại sao hắn lại phải cho nổ tất cả ở đó vậy? " 


Lữ Cánh Nam cũng lấu làm nghi vấn: "Điểm này thì đích thực rất kỳ quái, theo lý thì hắn cũng 
phải biết những sinh vật kỳ quái trong hang động ấy đã rửa sạch mọi thứ trong hang rồi, dù là 
dấu vết để lại trong Thập tướng tự tại điện và Mạn Đà La Tông Tế thì cũng không thể tra xét 
đến chỗ hắn được mới đúng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể dựa vào hành vi mục đích của con 
người nàu, quy kết cho tính cách cần trọng đa nghi của hắn thôi, có lẽ hắn không muốn để lại 
bất cứ chứng cứ phạm tội nào của mình cả." 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không, không phải vậu. Chắc chắn còn điều gì đó mà chúng ta chưa biết, 
nhất định phải nghĩ cách làm rõ mới được, con người này tương đối nguụ hiểm. Còn cả kẻ đi 
bên cạnh hắn ta nữa, nếu ta không lầm thì người ấy là một tên Thao thú sư đói! " 


"Thao thú sư! " Lữ Cánh Nam giật mình kinh hãi thốt lên: "Vậy bọn hắn và 13 Kv sĩ Bàn 
TYÖNG:. 


Lạt ma Á La gật đầu: "Chắc chắn chúng có liên quan đến 13 Kụ sĩ Bàn Tròn, khi Merkin nghe 
ta nói ra mấy tiếng này, cả người hắn như biến đổi hoàn toàn, lộ ra vẻ lo lắng bất an, nếu không 
phải vậy, ta cũng thật không biết phải ứng phó với hắn thế nào nữa. nếu bị kẻ còn lại kia đuổi 
kịp, ta tuuệt đối không phải địch thủ của bọn chúng." 


"Lợi hại đến vậy sao? " Lữ Cánh Nam trầm ngâm nói: "Khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc 


Trang 863/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến trong 13 Kw sĩ Bàn Tròn có Thao thú sư đã biến mất của đất Tạng chúng ta, con vẫn còn 
chưa tin lắm, giờ xem ra..." 


Lạt ma Á La nói: "Bản thân Merkin đã là một kình địch rồi, khi đó hắn ra tay trong chiêu còn 
lỏng chiêu khác, chưa giở hết toàn lực, mỗi lần xuất thủ đều để dành thời gian và không gian đủ 


^+ TT 


để biến chiêu, theo như ta đoán, có lẽ hắn mới chỉ dùng năm phần sức mạnh mà thôi. 
Lữ Cánh Nam thết lên: "Năm phần sức mạnh? " 


Lạt ma Á La gật đầu: "m, lúc ấy ta vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, đã dùng đến bảy phản 
sức lực, thêm vào đó là ra tay bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp nên mới may mắn đoạt được 
bản đỏ. Nếu Merkin dùng hết toàn lực, chỉ sợ ta cũng không dễ gì mà thoát thân, càng đừng nói 
đến chuyện cướp được đồ trên người hắn." 


Đúng lúc ấy, một bác sĩ họ Chương bước tới hỏi: "À, hai người đều ở đâu cả, e hèm, tôi muốn 
hỏi một chút, hai người chính là chị gái và chú của anh Trác Mộc Cường Ba phải không ạ? ” 


Hai người khẽ gật đầu. Bác sĩ Chương liền nói: "Vậy... vậy mời đi theo tôi, chúng tôi có chuyện 
cần nói với hai vị." 


Hai người theo bác sĩ vào một phòng làm việc, bên trong không ngờ đã tự tập sáu bảy bác sĩ 
nữa, cả giáo sư Bùi cũng có mặt. 


Giáo sư Bùi lên tiếng trước tiên: "Lần này gọi hai vị đến đây, là vì chúng tôi đã phát hiện trên 
người anh Trác Mộc Cường Ba... một vấn đề... một vấn đề tương đối lớn, hai vị đều là người 
thân của anh ấy, phải chứ? " 


Lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam đều tỏ vẻ như đã biết trước sẽ là vậu rồi, từ lúc nhập viện đã ký 
tên xác nhận quan hệ thân thích trực hệ vào giấy đồng ú phẫu thuật của Trác Mộc Cường Ba. 
Đại sư nói: "Phải rồi, tôi là chú hai của nó.” Lữ Cánh Nam cũng nói: "Tôi là chị ruột của nó.” 


Một bác sĩ trẻ tuổi đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam, cảm giác cô "chị ruột” nàu còn trẻ hơn em trai 
của mình nữa. 


Giáo sư Bùi nói: "Ưm, là thế này, biết nói thế nào nhỉ, sức khỏe của anh Trác Mộc Cường Ba..." 
Không ngờ lạt ma Á La đã nói thẳng luôn: "Là vấn để về máu phải không? " 
Lữ Cánh Nam cũng nói: "Đã phát triển đến mức độ nào rồi? " 


Giáo sư Bùi nói: "Hai người đã biết cả rồi ư? Vậu thì tốt, Tiểu Thôi, cậu giải thích cho họ nghe 
đi." 


Một bác sĩ trung niên đeo kính nghiêm túc đứng lên nói: "Trong khi phẫu thuật, máu anh Trác 
Mộc Cường Ba dường như có gì đó rất quái dị, vì vậu chúng tôi đã tiến hành tô màu tủy sống để 
chụp cho anh ấy. Kết quả có được khiến chúng tôi hết sức kinh ngạc. Tế bào bạch huyết và 
bạch cầu của anh ấy dường như đã xảy ra biến dị, nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào mà 
chúng tôi từng biết. Chúng tôi đã hỏi thăm các chuyên gia trong nước và đồng nghiệp quốc tế, 
họ cũng tỏ ra rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này, nếu chúng tôi đoán không sai, bệnh mà anh 
Trác Mộc Cường Ba mắc phải là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới, giờ biến dị đã 
khuếch tán đến tủy sống và toàn bộ các tế bào máu, hai người... có hiểu không? " 


Trang 864/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La lộ vẻ bị thương đau đớn, hỏi tiếp: "Tất nhiên là chúng tôi đã biết, Cường Ba mắc 
bệnh này không phải một hai ngày. Bác sĩ, ông nói thắng đi, theo phán đoán của các ông, cháu 
tôi còn sống được bao lâu nữa? " 


Bác sĩ trung niên ấu cũng dứt khoát đáp luôn: "Vì đây là bệnh lạ chưa gặp bao giờ, cần phải 
quan sát một thời gian dài mới đưa ra kết luận chính xác được. Có điều, nếu đổi thành một 
chứng ung thư máu đã biết loại hình, cùng giai đoạn như vậy, với sức khỏe của anh Trác Mộc 
Cường Ba, có lẽ, có lẽ nhiều nhất là sống được hai năm nữal " 


Đại sư và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn giống như những gì các vị trưởng lão ở 
thôn Công Bố đã nói. Giáo sư Bùi lên tiếng: "Có điều, các vị cũng không cần phải quá bi 
thương. Nếu hai người đồng ý, xin hãy cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành trị liệu toàn diện 
cho anh Trác Mộc Cường Ba. Chúng tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật tiên tiến nhất, sử dụng các 
loại thuốc mới nhất, vả lại, chúng tôi còn có thể trị liệu hoàn toàn miễn phí cho anh Trác Mộc 
Cường Ba nữa." Nói xong, giáo sư ngước mắt nhìn hai người thân của Trác Mộc Cường Ba. 
Trong tình huống thông thường, khi bệnh viện đưa ra đãi ngộ như vậy, người nhà bệnh nhân sẽ 
không hề do dự gì mà đáp ứng nga. 


Vị bác sĩ không ngờ lần này lại nhận được một lời từ chối thẳng, Lữ Cánh Nam nói: "Chúng tôi 
hiểu ý của bệnh viện các ông rồi, nói trắng ra thì chính là thí nghiệm y học trên căn bệnh mới 
chứ gì. Không cần tốn sức nữa, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu." 


Tất cả các bác sĩ vốn đều có mấy phần thích thú pha lẫn kỳ vọng, vừa nghe cô nói câu này, ai 
nấy rất lấu làm thất vọng. Giáo sư Bùi vẫn muốn thử một lần cuối cùng: "Nhưng mà..." 


Lạt ma Á La liên ngắt lời: "Chúng tôi hoàn toàn hiểu được ú của phía bệnh viện. Sở dĩ nói 
không cần, là vì từ nhỏ Cường Ba đã mắc bệnh này, chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở rất nhiều 
bệnh viện ở Anh, Đức, Mỹ và nhiều nước khác, họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đều như 
nhau thôi, không hề có một chút hiệu quả nào, ngược lại những thứ thuốc men đó còn gây cho 
Cường Ba tổn thương lớn hơn. Trên thực tế, cha nó cũng qua đời vì chứng bệnh này, cả cha tôi, 
tức là ông nội nó, cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là căn bệnh có lịch sử di truyền trong gia tộc, 
chúng tôi không muồn làm Cường Ba tổn thương thêm nữa." Đại sư nói dối mà không hề chớp 
mắt lấy một lần, đến nỗi giáo sư Bùi cũng lộ thần sắc thông cảm. 


Lữ Cánh Nam lại bổ sung thêm: "Sự thực là chuyện này trong gia tộc chúng tôi vốn chẳng phải 
bí mật gì nhưng chúng tôi vẫn luôn giấu Cường Ba, chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình 
thường, về cơ bản đã trị dứt rồi. Hụ vọng phía bệnh viện có thể vì chúng tôi... vì Cường Ba mà 
giữ kín bí mật này. Đến thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thực." Nói tới đây, 
giọng cô dường như có chút nghẹn ngào. 


Các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, đồng thời gắng sức an ủi hai người nhà bệnh nhân sắp mất 
đi người thân này, đảm bảo sẽ giữ kín bí mật, vừa khuvên giải vừa tiễn ra cửa, lại còn dặn dò họ 
chớ nên quá đau lòng, kẻo anh Trác Mộc Cường Ba sẽ nhìn ra sơ hở. 


Ra khỏi gian phòng ấy, lạt ma Á La mới thở dài một tiếng. Lữ Cánh Nam cũng thở hắt ra khe 
khẽ. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, cổ độc, không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải 
được, muốn giải độc thì phải bắt đầu từ Bạc Ba La thần miếu đã mất tích kia. 


Trang 865/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24 - Thảo Luận 


Mấy ngày đầu khi Trác Mộc Cường Ba vừa hồi phục, hầu hết thành viên trong nhóm đều không 
xuống nổi giường, chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh trò chuyện. Đặc biệt là những lúc giáo quan 
rời khỏi bệnh viện lo công chuyện, phòng bệnh liền ồn ào huyên náo hẳn lên, mọi người thi 
nhau kể về những chuyện mình trải qua sau khi chia tách, nói đến đoạn nào nguy hiểm, chốc 
chốc lại hít mấy hơi khí lạnh, cảm giác vẫn chưa hết ghê người, có băng tư liệu của giáo sư 
Phương Tân quay lại làm chứng, không thể nào giả được. Trác Mộc Cường Ba và lạt ma Á La rõ 
ràng có hứng thú nhất với kiến trúc như cung điện ba tầng, cứ xem đi xem lại ba bốn bận. Kiến 
trúc hùng vĩ ấu, phong cách đặc sắc ấy, cùng với vô số xác người trong đó, thật không biết đã 
chôn giấu bao nhiêu bí mật. Lạt ma Á La lại càng nhận ra nhiều điểm nghỉ vấn, chỉ hận mình 
không thể lao vào màn hình máy tính, đem từng thi thể ra giải phẫu quan sát xem rốt cuộc ở đó 
đã xảu ra chuuện gì. Đặc biệt là khi lạt ma Á La xem đến những đoạn mấu người nhóm giáo sư 
Phương Tân phát hiện tư thế của tử thi có chỗ dị thường mà gí ống kính mày quay lại gần, trong 
lòng ông không khỏi chấn động. Thực lực mà những bộ xương khô ấy thể hiện, ít nhất cũng đều 
trên... Rốt cuộc là thứ gì đã khiến họ tàn sát lẫn nhau như thế? Tại sao lại phá hủy tượng Phật? 
Mỗi khi nhìn thấu cảnh tượng ấy, lòng lạt ma Á La lại cuộn trào lên, hồi lâu sau cũng không bình 
tĩnh lại được. 


Đến chuyện của ba người bọn Trác Mộc Cường Ba thì mọi người càng hào hứng muốn nghe 
hơn. Mười tám tóa tháp ngược ai cũng đều tự trải nghiệm qua rồi, các cơ quan như thế mà chỉ 
được xem là khúc dạo đầu, vậy thì khảo nghiệm của bậc dũng sĩ chân chính sẽ như thế nào, 
không ai không nóng lòng muốn biết. Mặc dù lạt ma Á La cũng từng kể sơ qua một lượt, nhưng 
khả năng kể chuyện của lạt ma Á La so với khả năng đọc thuộc kinh văn của ông thật khác biệt 
quá lớn, kể cả là gặp phải các cơ quan như pháo khí hay hang gió, qua lời kể của đại sư cũng chỉ 
có mỗi một câu "chỗ đó quả nhiên là nguy hiểm, tôi xông ra hai lần đều không được", vậu là hết 
chuyện. 


Trác Mộc Cường Ba thì khác, nói gì thì nói gã cũng từng là lãnh đạo doanh nghiệp, cùng một 
chuyện từ miệng gã kể ra, so với lạt ma Á La nói ra thì khác nhau một trời một vực. Mới đang 
mào đầu câu chuyện, đội trưởng Hồ Dương đã đẩy cửa bước vào. Anh lại mang hoa quả và đồ 
bổ đến thăm mọi người. Vậu là cả đám bệnh nhân liền mở đồ hộp gọt hoa quả, mời đội trưởng 
Hồ Dương nhập bọn, vừa ăn vừa kể chuyện. 


Trác Mộc Cường Ba thuật lại chuuện họ trải qua đủ vô số hiểm nguụ liên tiếp, khiến người nghe 
đều kinh tâm động phách, phòng bệnh liên tiếp vang lên những tiếng ồ à kinh ngạc. Nếu có bác 
sĩ đi qua, chỉ e sẽ tưởng đây là một đám tín đồ túc cầu giáo đang xem đá bóng mất. Trong lúc tối 
đen mà sử dụng áo dơi bay lượn, đó tuyệt đối là mèo mù vớ phải chuột chết, hoàn toàn chỉ dựa 
vào vận may, nếu sau đó ba người không chạm phải thứ gì thì đúng là sinh tử khó biết thế nào 
mà lần... Chuyện kể đến đó, trái tim mỗi người nghe bất giác cũng như theo đấu mà treo ngược 
lên không trung. Còn thiết kế dựa theo cấu tạo bên trong cơ thể người của pho tượng Phật 
khống lồ thì làm mọi người thêm một phen kinh ngạc. Nhóm của giáo sư Phương Tân căn bản 
không hề chú ú đến điểm này. Đường Mẫn hơi có chút hiểu biết về y học, giờ ngẫm lại quả 
nhiên cũng thấy có nhiều phần tương tự thật. 


Trang 866/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khi Trác Mộc Cường Ba nói về những bức bích họa cổ quái nhìn thấu trong thạch thất, không 
chỉ giáo sư Phương Tân hỏi rất kỹ càng, mà cả đội trưởng Hồ Dương cũng nghe hết sức chăm 
chú, hai nhân vật đẳng cấp chuyên gia đều có chút thành tựu ở lĩnh vực của mình đã tinh nhạu 
nghe ra trong lời kể của Trác Mộc Cường Ba những thông tin không tầm thường. Nhưng có lạt 
ma Á La ra sức dẫn dắt câu chuyện và ra hiệu ngảm, Trác Mộc Cường Ba đã không nhắc đến 
Chiến thú đỏ. Khi nghe kể về những bức Diễn võ chinh chiến đồ, Nhạc Dương quay sang phía 
Trương Lập nhướng nhướng mày lên, tỏ ý suy đoán của mình chẳng phải là hoàn toàn bịa đặt. 


Đội trưởng Hồ Dương và giáo sư Phương Tân đều cho rằng đó là những tác phẩm hội họa của 
các thời kỳ khác nhau. Hồ Dương lại còn nhận định, những bức bích họa đó mới là thứ có giá trị 
nhất mà họ phát hiện được ở Đảo Huyền Không tự lần này. Những bức tranh săn thú nguyên 
thủy cổ xưa nhất ấu rất có khả năng là tác phẩm của dân Tạng gốc để lại từ thời Đồ đá, còn vì 
sao những mãnh thú ấy lại khổng lồ như vậy, thì có lẽ là do dân Tạng nguyên thủy muốn bày tỏ 
sự sùng bái của mình đối với sức mạnh. Đội trưởng Hồ Dương nói người xưa nhiều khi thích sử 
dụng những hình ảnh quái vật chắp vá để thể hiện khao khát sở hữu sức mạnh phá hoại, khả 
năng săn bắn và khả năng sinh dục mạnh mẽ đó. Diễn võ chinh chiến đồ Cổ Cách đã được phát 
hiện ở nhiều nơi, thời Thổ Phôn rất nhiều, thời vương triều Tượng Hùng cũng có, chứng tỏ 
người Tạng cổ, cũng như các dân tộc thiểu số Mông Cổ, Mãn đều là dân tộc thượng võ. Nếu 
được xem tận mắt những bức bích họa đó, thì thông qua phục sức và vũ khí, các chuyên gia chắc 
có thể đoán được niên đại tổng thể không khó. 


Tuy nhiên, cả đội trưởng Hồ Dương lẫn giáo sư Phương Tân đều không thể hiểu nổi bức tranh 
vẽ con thuyền quái dị đang bơi về phía bóng tối mà Trác Mộc Cường Ba nhắc đến. Theo hình 
dung của họ, sông ngòi ở Tây Tạng nước chảy quá xiết, việc sử dụng thuyền bị hạn chế theo địa 
vực, tư liệu còn lại về việc này rất ít. Vì không nghiên cứu chuyên môn, nên ngoài thuyền da 
trâu ra, hai người cũng chẳng biết có loại thuyền nào lớn hết cả, mà nghe Trác Mộc Cường Ba 
miêu tả thì đó nhất định phải là thuyền lớn có thể chở mấy chục, thậm chí hơn trăm người. 


Đám Trương Lập, Nhạc Dương nghe hai vị chuyên gia ngồi phân tích mãi đã chán ngấy ra, 
nằng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể tiếp. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba càng trèo lên cao, mức độ nguy hiểm gặp phải càng lớn, khi kể đến 
đám dây leo bất ngờ phình to ra ấu, tim mọi người cũng thắt lại, sắc mặt Ba Tang tái mét đi. 
Không nghỉ ngờ gì nữa, trong lần hành động này, ngoài chuyện đụng độ với bọn Ben Merkin, sự 
việc nguy hiểm nhất chính là gặp phải đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hang ấu rồi. 


Hồ Dương thoạt nghe đã trợn mắt lên nói: "Có cả cái thứ này nữa sao? Mẹ kiếp, sao quái đản 
quá vậy? ” 

Nhạc Dương lè lưỡi: "Cũng may cái thứ đó cuốn tới tương đối chậm, mà anh Ba Tang thì phản 
ứng nhanh, bằng không cả bọn chúng tôi đều không biết đã chết thế nào rồi ấu chứ." 


Ba Tang cũng lấy làm cảm khái: "Cái thứ đó, dù anh chỉ thấy một lần thôi, thì cả đời cũng không 
thể nào quên được. " 


Lạt ma Á La nói: "Mọi người có chú ú đến không, hình như thứ dây leo nàu mọc có chỗ nhanh 
chỗ chậm đấy, tốc độ sinh trưởng của đám dây leo chúng tôi thấy bụng tượng Phật khổng lỏ 
không hề đáng sợ như những dây leo mà mọi người gặp phải đâu." 


Trang 867/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân gật gù: "Ứm, theo tôi thì có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng được quuết 
định bởi lượng nước nhiều hay ít..." 


Trương Lập ngắt lời ông: "Đúng thế rồi, nhất định là như thế. Chỗ chúng tôi đi qua lúc đó rất 
ẩm ướt. Tôi nhớ là từ cung điện ba tầng đi xuống vòng vèo một lúc lâu, nếu theo tỉ lệ bên trong 
cơ thể người, nói không chừng chính là ở vị trí trái tim đấu." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Cái thứ đó, rất khó có thể nói là thực vật, tiếc là lúc đó chỉ lo chạy trối 
chết, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là thứ sinh vật cổ đại đã bị tuyệt chủng 
nào đó cũng nên." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Mặc dù những dây leo đó phình to lên một cách điên cuồng rất đáng 
sợ, nhưng so với loại sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chúng cũng chẳng nhằm nhò gì 
cả." Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã đã gặp phải một loạt thạch thất liên hoàn và bọn giun khổng 
lồ trong dạ dày tượng Phật. Ai nghe cũng rợn hết cả người, phòng bệnh vì thế bỗng im phắc 
trong một thoáng. 


Sống trong hang đá, có thể phun axit, bể ngoài nhìn rất giống giun, dài hơn hai mét, thứ quái 
vật này ai bỗng nhiên nghe kể đến cũng đã dựng hết cả tóc gáy lên, huống hồ là gặp phải cả 
một đàn! Mọi người nghe chuyện đều nín thin thít, trong đầu không ngừng tưởng tượng, không 
biết nếu mình mà gặp phải lũ quái vật ấy thì biết ứng phó thế nào đây? Im bặt hồi lâu, Nhạc 
Dương đột nhiên lên tiếng: "ÀI Tôi nghĩ tôi biết đó là thứ gì rồi! " 


Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh, Nhạc Dương nói: "Hồi tôi đi lính ở 
Thanh Hải, từng nghe một anh chàng người Nội Mông kể ở chỗ bọn họ có một loại sâu gọi là 
sâu tử vong, bình thường thì ở dưới lòng đất, dài khoảng một, hai mét, người nhìn thấy chúng 
mà còn sống sót được không nhiều. Con vật ấu có thể phun axit, lại còn có người đồn nó phóng 
được cả điện nữa, dài lòng thòng như ruột bò, màu đỏ sậm pha màu đen, vì vậy người địa 
phương gọi là sâu lòng bò." Nhạc Dương nói đến đây lầm bẩm tự giễu mình: "Khi đó anh chàng 
ấu nói huênh hoang quá, chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện Nghìn lẻ một đêm nữa cơ, 
thật không ngờ... thật không ngờ đúng là có thứ quái đản như thế..." 


Hồ Dương nói: "Ứm, tôi cũng có nghe nói, hình như còn có cả chuyên gia nước ngoài đến khảo 
sát nữa. ˆ 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nếu đúng là vậy thì rất có khả năng là cùng một loài một chỉ. Loài sâu 
đó sống trong bóng tối một thời gian dài, màu sắc sẽ tự động nhạt đi, thành ra màu phấn 
hồng... Vậu... vậy thì đúng là giống hệt như giun sán kú sinh trong ruột người rồi còn gì. " 


Trương Lập hỏi: "Thế... thế... mọi người làm sao mà thoát ra được vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn lạt ma Á La. Đại sư liền nói: "Khi phát hiện bọn giun ấu 
không tấn công ba người chúng tôi, tôi mới lờ mờ cảm giác được, có thể trên người chúng tôi có 
thứ gì đó khiến chúng phải lùi bước, liên hệ với chuyện các cơ quan trong thạch thất đều dùng 
thiên châu cảm ứng mà khởi động, tôi đã nhận định rằng Thiên châu chính là khắc tỉnh của 
chúng." 


Nhạc Dương nói: "Tiện nhắc đến cái Thiên châu này, tôi sớm đã nghi vấn từ lâu lắm rồi. Đại sư, 
Thiên châu rốt cuộc là có công dụng gì vậy? Tại sao vừa khởi động được cơ quan, lại còn đuổi 


Trang 868/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được bọn giun khổng lồ đi nữa? Thế này... thế này liệu có quái huyền hoặc hay không? " 


Lạt ma Á La trằm ngâm không nói hết câu: "Chuyện này..." mặc dù ông biết Thiên châu là 
thánh vật của Tạng giáo, nhưng nguyên lý bên trong thế nào thì quả thực ông không được rõ. 


Giáo sư Phương Tân lên tiếng giải thích: "Thứ này thì tôi cũng biết sơ qua. Tôi có người bạn cũ 
chuyên môn nghiên cứu Thiên châu. Thực ra nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạng, đồ án bên 
trên hoàn thành do sử dụng một phương án ăn mòn cực kỳ đặc biệt nghe nói đã thất truyền từ 
tám trăm năm trước rồi. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại Thiên châu bán trên thị trường, 
nhưng đại đa số đều dùng công nghệ hiện đại để chế ra, toàn là hàng giả hết thôi. Thiên châu 
độc đáo và đặc biệt chính là ở nguyên liệu và công nghệ chế tạo ra nó. Thứ mã não ấy không 
biết là khai thác từ ngọn núi nào mà có hiệu ứng từ trường rất mạnh, trong tất cả các loại đá con 
người đã biết đến, ngoài kim cương ra thì phạm vi ảnh hưởng từ trường của đá mã não làm thiên 
châu rộng nhất và mạnh nhất. Tôi nghĩ, người xưa đã lợi dụng từ trường của Thiên châu để chế 
tạo loại cơ quan khởi động bằng cảm ứng như thế, còn nguyên lý cụ thể bên trong thế nào, nhất 
thời khó mà làm rõ được. thứ nữa nói đến công nghệ chế tạo Thiên châu, thì đã thất truyền mất 
rồi. Theo lời người bạn kia của tôi, vật liệu làm ra những đồ án trên Thiên châu cũng rất đặc thù, 
với các loại đồ án khác nhau người ta phải sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại Thiên châu 
đeo vào người thì được an thần vên tĩnh, hoạt huyết thông não, cũng có loại Thiên châu khiến 
người đeo cường thân kiện thể, thông kinh hoạt lạc, lại có cả Thiên châu tác dụng hoàn toàn trái 
ngược nữa. Những tác dụng đặc thù này, nếu dùng khoa học ngày nay để giải thích, thì ngoại trừ 
do ảnh hưởng của từ trường mạnh tác động vào môi trường bên trong cơ thể người ra, phần còn 
lại chính là nhờ công hiệu kù lạ của những chất liệu đặc thù ấy đấu." 


Hồ Dương lại bổ sung thêm: "Còn về loài sâu tử vong, có lẽ chúng là một giống sinh vật dựa vào 
từ trường để phân biệt phương hướng. Rất nhiều sinh vật có vùng từ trường nhỏ của riêng 
chúng, đặc biệt là các loài chim di trú, vì dựa vào địa từ trường để nhận biết phương hướng nên 
bọn chúng mới không bị lạc trên cả chặng đường dài đằng đãng. Có thể lũ sâu tử vong còn giữ 
lại đặc tính này của tổ tiên nên khi ở gần Thiên châu chúng mất cảm giác về phương hướng, và 
theo bản năng mà rời xa Thiên châu. Ừm, tôi nghĩ đúng là như vậu đấu." 


Nhạc Dương nói: "Oa, thì ra Thiên châu lại có công hiệu như thế kia à, vậu chúng ta mỗi người 
đều đeo một cái đi, chẳng phải có thể gặp hung hóa cát, tránh quỷ trừ tà rồi không? " 


Hồ Dương cười khổ nói: "Cậu tưởng ai cũng đeo Thiên châu được đấy à? Giờ đa phần đều là 
hàng giả, một cái Thiên châu thật, dù chỉ là Tam nhân Thiên châu cũng phải cả vạn tệ rồi, 
huống chỉ dân Tạng tuyệt đối không bao giờ bán Thiên châu đi cả." 


Trương Lập cũng nói: "Không sai, những người đeo Thiên châu đều là các lạt ma, pháp sư thân 
phận cao quú hoặc quý tộc thời trước. Khi những bậc đại sư ấy cho rằng cậu là người đại đức đại 
trí, họ sẽ lấy Thiên châu ra tặng, thứ đó không phải để bán đâu." 


Nhạc Dương thấy không thể kiếm được Thiên châu, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lạt ma Á La 
chợt lên tiếng: "Ứm, không ngờ Thiên châu lại có tác dụng như thế. Mọi người không cần lo, 
chuyện này để tôi nghĩ cách cho." Chúng nhân giờ mới bừng tỉnh ngộ, xét cho cùng thì đại sư 
cũng là người của phía tôn giáo mà. 


Trác Mộc Cường Ba kể những trải nghiệm kinh tâm động phách của họ ra hết trọn ba tiếng 
đồng hồ thì kể đến đoạn Đa Cát hụ sinh. Mặc dù mọi người đều đã nghe lạt ma Á La nói Đa Cát 


Trang 869/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chết vì cứu Cường Ba thiếu gia, nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế, 
trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của Đa Cát thêm mấy bậc nữa. Dũng nhỉ vô úy, đến 
cả đội trưởng Hồ Dương là người chưa từng gặp Đa Cát bao giờ cũng nức nở không thôi. "Đa 
Cát là một dũng sĩ chân chính.” Giáo sư Phương Tân đánh giá. 


Đường Mẫn chỉ có thể nắm tay Trác Mộc Cường Ba qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, an 
ủi gã: "Đâu không phải lỗi của anh, đừng quá đau buồn." 


Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. 


Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, vặn vẹo bàn tay nói: "Phải rồi, lúc ấy mọi người 
cũng không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới lòng đất, kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ Cổ 
Cách đúng không? " 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt bàn tau Đường Mẫn, cảm kích nói: "Cũng may là có đội trưởng 
Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết phải làm thế nào nữa." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp phải tình huống ấy cũng đều 
giúp các bạn thôi. Đúng rồi, các bạn có hiểu biết gì vẻ Cổ Cách không vậy? " 


Trương Lập Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng bọn họ chính là lần theo 
đầu mối của Cổ Cách kim thư mới truy đến được Đảo Huyền Không tự, nhưng khi họ dùng ánh 
mắt thăm dò Lữ Cánh Nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. 
Giáo sư Phương Tân nói: "Chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám nói." 
Điều ông nói đâu cũng là sự thực. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Cổ Cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo, mà cũng diệt 
vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của vương triều Cổ Cách, cho đến nay vẫn là một câu đố, mặc dù 
các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công vương triều Cổ Cách, 
nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa được giải quuết. Theo lẽ thường, nếu một vương 
triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá đến đổ nát tan hoang, bao nhiêu đồ vàng bạc châu 
báu sẽ bị vơ vét sạch cho bằng hết, nhưng vương triều Cổ Cách này thì trái ngược hẳn, rất nhiều 
kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo, các đồ đạt quý trọng đều còn giữ lại được, mãi đến thế kủ 
19 mới thực sự bị đào trộm trên quy mô lớn, bị đám nhà thám hiểm nước ngoài kia cướp đi hết. 
Còn nữa, tuy động xác khô Cổ Cách đã nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng thứ mà người ta vẫn 
gọi là động xác khô không đầu chỉ là một hang nhỏ chứa các xác khô hầu như hoàn chỉnh cả, 
ngoài động số Một mà mọi người vẫn biết, chúng tôi còn bí mật khai quật được mấy cái động 
xác khô khác lớn hơn nữa. Vị trí chỗ mọi người chui ra hôm đó thuộc khu vực thông đạo mật 
nằm ngầm dưới lòng đất của vương cung Cổ Cách, tức hang động số Bảy, cũng là động xác khô 
lớn nhất chúng tôi phát hiện được từ trước đến nay. Trong đám xác khô ấu, ngoài thi thể người 
Cổ Cách ra, còn có rất nhiều xác của những kẻ xâm lược lẫn vào, điểm này thì không thể không 
khiến người ta sinh nghi cho được, cho dù có là đỏ thành chăng nữa, thi thể cũng phải được 
thanh trừ, chứ không thể vứt bừa bãi trong các đường hầm được. Vì vậy mới nói... những chuyện 
xảu ra trong lịch sử, qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi. " 


Nghe đội trưởng Hồ Dương nói đến những nghi vấn tồn tại trong lịch sử Cổ Cách, cả bọn Trác 
Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc. Trong tư liệu của họ không hề thấy đề cập đến nhà thám 
hiểm thế kủ 19 nào, liệu đó có phải chính là Stanleu không? Trác Mộc Cường Ba càng nhạy bén 
hơn nhận ra, Cổ Cách có một lượng lớn xác khô, cả một núi xác chết trong Đảo Huyền Không 


Trang 870/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tự. m trận ở Mava, còn cả huyết trì nữa, những thứ này dường như có một liên hệ gì đó, nhưng 
rốt cuộc là liên hệ như thế nào thì gã nghĩ mãi cũng không thông được. 


Nhắc đến Cổ Cách, Trác Mộc Cường Ba nhớ ra câu chuyện Hắc Miêu hoàng hậu, bèn kể với 
đội trưởng Hồ Dương, đồng thời hỏi xem chuyện này đáng tin tới đâu. Anh chàng râu rậm cười 
cười đáp: "Những truyền thuyết dân gian như thế chắc là nhiều lắm, nói thực một câu, tôi cũng 
chưa nghe bao giờ, nhưng có thể hỏi bạn giúp, anh ta nghiên cứu Cổ Cách không chỉ năm một 
năm hai thôi đâu. Còn một điều nữa, người Cổ Cách đã đi đâu, đó cũng là một câu đố chưa tìm 
được lời giải đáp. Dựa vào những di chỉ đã phát hiện cho đến thời điểm này, có thể thấy năm 
xưa Cổ Cách hẳn phải là một vương quốc cực kỳ phồn thịnh, nghe nói chỉ riêng vùng Trát Đạt 
này thôi đã có cả hơn trăm nghìn người sinh sống rồi. Nhưng sau khi Cổ Cách bị diệt vong, thần 
dân của nó cũng đột nhiên biến mất luôn, đến giờ vẫn chưa phát hiện được sách vở văn thư gì 
của vương triều nàu, rốt cuộc là còn bao nhiêu di tích đang chôn vùi dưới lòng đất kia chúng ta 
hoàn toàn không biết một chút nào hết cả. Vì vậu mới nói, những bức bích họa ấy, tạm không 
quan tâm chúng là của Cổ Cách hay là của Tượng Hùng, cũng đều là bằng chứng lịch sử. Có còn 
nhớ bức bích họa chúng ta nhìn thấu ở sông băng Khả Khả Tây Lý không, nhà nước đang chuẩn 
bị phái tổ chuyên gia nghĩ cách đến đó một lần nữa đấy, nói là..." 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên ngắt lời: "Phải rồi, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi, bọn săn 
trộm Hồ Lang ở Khả Khả Tây Lý thế nào rồi? " 


Đội trưởng Hồ Dương đáp: "Cậu nói vậy tôi mới sực nhớ ra đấy, hình như sau khi các cậu đi, 
đám Hồ Lang ấy cũng bặt vô âm tín luôn, kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy 
chúng có hoạt động gì nữa, đúng là chuyện lạ. " 


Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần ấy, vội vàng hỏi: "Cường Ba thiếu gia, sao 
vậy, anh nhớ ra gì à? ” 


Trác Mộc Cường Ba điểm đạm nói: "Tôi nghĩ, bọn mà mà chúng ta đụng độ trong Đảo Huyền 
Không tự, chính là Hồ Langl " 


"Cái gì! " "Cái gì! " Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc. 


Trác Mộc Cường Ba giải thích: "Từ lần tên Ngưu Nhị Oa mò đến trại huấn luyện của chúng ta, 
tôi đã bắt đầu nghi ngờ, dù hắn muốn báo thù cho anh trai chăng nữa, nhưng với năng lực của 
cá nhân hắn làm sao có thể tìm được nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ, trừ phi là..." 


Nhạc Dương nói: "Trừ phi là Merkin ở giữa cung cấp đầu mối, trong đám đối đầu với chúng ta 
hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này thôi. " 

Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Không sai, sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô 
ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần đấu ở Khả Khả Tây Lý, Merkin đã đi theo chúng ta, sau 
đó hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không? Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ bán 
mạng cho mình nữa, vì vậy tôi mới đưa ra suy đoán nàu. 


Nhạc Dương gật đầu: "Giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật đấy." 


Nói đến đây, mọi người ai nấy đều trĩu nặng một bầu tâm sự, thảo luận thêm một lúc lâu nữa, 
không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu điều lo ngại. 


Trang 871/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Cánh Nam một mặt báo 
cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã diễn dịch 
các chỉ dẫn trên bản đồ, ngoài ra còn vô số công việc tổng kết và báo cáo về tính khả thi nữa, 
bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh 
nói chuyện phiếm, rỗi quá thì lấy những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay ra phát lại, xem 
bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình cũng là chuyện vui vẻ hứng thú. 


Giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc, hễ có cơ hội là ông lại sử dụng Internet liên 
lạc với bạn bè các nơi và tổ chuyên gia, cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung Ahezt lần 
trước và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi Cổ Cách lần này. Nếu các bác sĩ không 
kịch liệt phản đối, e rằng giáo sư đã kéo thắng dây mạng đến tận giường bệnh luôn rồi. Bác sĩ 
nói với ông: "Bác à, lần này bác mau mắn lắm, chỉ bị rạn xương nhẹ, nhưng cơ bắp thì tổn 
thương rất nghiêm trọng. Tôi cần phải trịnh trọng cảnh cáo bác, trong vòng một năm thì không 
lặp lại hành vi nguu hiểm ấu nữa, bằng không, nhẹ thì cái chân này của bác sẽ tàn phế, nặng thì 
tính mạng cũng khó giữ nổi đâu. Máy tính máy tiếc rất không có lợi cho quá trình hồi phục của 
bác, bác nên bớt tiếp xúc thôi, khi nào đỡ hơn thì phải ra ngoài nhiều để tập luyện hồi phục. 
Đúng là, tuổi tác thế nàu rồi mà vẫn còn làm công việc nguy hiểm như thế làm gì." 


Nửa tháng sau, Lữ Cánh Nam nói với mọi người rằng bọn Merkin đã đáp máy bay rời khỏi 
Trung Quốc, hắn đi theo đường đại sứ quán, căn bản không thể chặn lại được. Hơn nữa bọn hắn 
cũng không để lại bất cứ chứng cớ nào, tất cả chứng cớ đều đã bị cho nổ sạch sẽ tan tành. Tuụ 
giáo sư Phương Tân cũng quay được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng 
tối mù mịt ấu, người trong ảnh và cái bóng ma thật chẳng khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều 
hiểu rõ, bọn Merkin sẽ không bỏ cuộc như vậy, nhất định bọn hắn còn quay lại, thân thận 
Thánh sứ của Merkin và ham muốn truy tìm Bạc Ba La thần miếu mãnh liệt của hắn, đến giờ 
vẫn là một câu đố. 


Hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba đang dựa lưng vào bậu cửa số đọc báo, đột nhiên có một người 
xông vào, tau xách theo một giỏ hoa quả. Nhạc Dương hỏi: "Ong tìm ai vậy, có phải nhầm 
phòng rồi không? " 


Người kia không bận tâm đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán, ánh mắt đảo khắp phòng, vừa tìm 
thấy Trác Mộc Cường Ba liền mừng rỡ reo lên: "A, Cường Ba, quả nhiên là anh ở đây! " 


Trang 872/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 25 - Sắp Xếp Cỏa Beo 


Cuối cùng lạt ma Á La nói: "Trận chiến với Tượng Hùng, tổ hợp người và ngao đã đánh bại tổ 
hợp sói và đại kim bằng, kế đó quét sạch mười vạn đại quân của Tượng Hùng, từ đấu không còn 
địch thủ nữa. Trận chiến kinh thiên động địa ấu, cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại cuối 
cùng ngăn trở Tạng vương Tùng Tán Can Bố thống nhất cao nguyên. Mô thức của thú chiến đã 
được viết lại một cách triệt để, thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, đó là 
chuyện chưa từng được nghe nói đến trong lịch sử của thú chiến. Và chiến ngao, thủ hộ linh 
hoàn toàn mới ấy cuối cùng cũng được người đời biết đến, bằng bá khí lấn nuốt cả thiên hạ ấu, 
chúng đã tuyên bố với những thủ hộ linh khác rằng mình mới là loài thú chiến đầu mạnh mẽ 
nhất..." 


Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại, cũng lấu làm kinh ngạc kêu lên: "Chính, sao lại là anh? " Kế 
đó gã liền quay sang giới thiệu với Nhạc Dương: "Đây là phó tổng giám đốc công tụ chúng tôi, 
Đồng Phương Chính, là chiến hữu giám đốc cùng tạo lập sự nghiệp với tôi đấy. Vị này là thành 
viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của tôi, trinh sát Nhạc Dương.” 


Người mới đến không phải ai khác mà chính là Đồng Phương Chính được Trác Mộc Cường Ba 
ủụ thác toàn quyền quản lú công tụ. 


Đồng Phương Chính nói: "Lần này anh đi liền một mạch hai năm chẳng có tin tức gì cả, thời 
gian lâu hơn bất cứ lần nào trước đó. Nếu không phải tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tiêu 
hao, tôi tưởng anh đã hoàn toàn biến mất rồi đấy. " 


Trác Mộc Cường Ba nở nụ cười áy náy nói: "Ưm, từ đấy vẫn toàn huấn luyện bí mật, vì vậu gần 
như tôi không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Phải rồi, sao anh biết tôi ở đây? " 


Đồng Phương Chính đáp: "Tôi xem chương trình tin tức trên ti vi, nói bệnh viện này tiếp nhận 
một nhóm người bị thương nặng, nghe đâu là một nhóm mạo hiểm tự phát. Tôi thấu có anh 
chàng lần trước cùng anh đến công tụ, liên đoán chính là mọi người, quả nhiên..." 


Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: "Là Trương Lập, đúng rồi, tình hình công tụ thế nào? " 


Đồng Phương Chính lộ vẻ ái ngại: "Tình hình không được tốt cho lắm. Sau khi anh đi, công tụ 
xảu ra mấy chuyện lớn, năm đầu tiên là vụ khu nhà chó bị trúng độc tập thể, mặc dù đã cấp cứu, 
nhưng chúng ta vẫn mất đi Hùng Hùng, Totti, Tiểu Khôi...tổng cộng sáu con ngao giống. Về 
sau điều tra ra, là do Tiểu Trương vì một số bất mãn với chuyện điều động công tác mà cố ú đầu 
độc, đã xét xử rồi, lần đó chúng ta tổn thất phải đến mấy triệu tệ. Sau đó lại xảy ra chuyện 
người mua không biết chăm sóc làm chó mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của 
công tụ. Nguyên nhân chủ vếu là do giờ người ta đã nhìn thấy lợi ích thương nghiệp rất lớn của 
việc nuôi dưỡng chó ngao, người người đều nuôi ngao, bất kể họ có phải dân chuyên nghiệp 
hay không, chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn từ thị trường. Tôi cũng đã tận hết 
tâm sức để duy trì công tụ, chỉ hận mình không thể mọc ra tám cánh tay thôi. Phải rồi, Cường 
Ba à bao giờ anh định trở về công tụ vậy? 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Đồng Phương Chính mệt mỏi lo âu, rồi lại ngoảnh đầu nhìn những 


Trang 873/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giường bênh trống, mỗi chiếc giường đều đại diện cho một người anh em đã cùng vào sinh ra tử 
với gã. Trác Mộc Cường Ba vỗ nhẹ lên vai Đỏng Phương Chính nói: "Giờ công tụ vẫn có thể 
hoạt động bình thường chứ? ” 


Đồng Phương Chính đáp: "Hoạt động bình thường à...đương nhiên, chỉ là thời kỳ tiền vào như 
nước khi anh đứng đầu công tụy thuở trước đã qua rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chỉ cần vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi, cho tôi thêm một ít thời 
gian nữa, chúng tôi đã nắm được đầu mối quan trọng nhất, sắp thành công tới nơi rồi. Khoảng 
thời gian nà, chính là thời gian phong trào nuôi chó ngao lan rộng, thị trường sẽ gặp phải chấn 
động rất lớn. Với sự đào thải của thị trường, những kẻ không có tư chất nuôi chó ngao sẽ bị gạt 
ra ngoài thôi. Nếu lần này tôi có thể tìm được Tử Kỳ Lân, chúng ta sẽ sở hữu giống cho ngao 
xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chì cần giữ được qua khoảng thời gian này thì sẽ 
không còn vấn để gì nữa, tôi tin rằng với năng lực của anh, chuyện nàu cũng chẳng khó khăn gì 
cho lắm." 


Đồng Phương Chính cười khổ nói: "Rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Có thể nói chắc được không? 


Trác Mộc Cường Ba khó xử nói: "Chuyện này xác định dựa trên tình hình hồi phục của chúng 
tôi và cả việc giải mã đầu mối nữa, thời gian cụ thể thế nào tôi cũng khó đưa ra phán đoán lắm." 


Đồng Phương Chính lại cười khổ, cơ hồ như lơ đãng, đưa mắt liếc nhìn sang phía Nhạc Dương 
một cái, thấp giọng nói: "Cường Ba à, tôi phải nói trước, nếu công tụ kinh doanh không được 
nữa thì anh cũng không thể trách tôi đâu đấu nhé." 


Trác Mộc Cường Ba ấn hai vai Đồng Phương Chính, cười cười nói: "Anh làm việc, tôi yên tâm.” 


Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Trác Mộc Cường Ba dặn dò Đồng Phương Chính 
phải giữ bí mật, vì sức khỏe cũng chưa hồ phục nên gã chỉ có thể tiễn Đồng Phương Chính bằng 
ánh mắt. Một lúc sau, Trương Lập lết cánh tau bó bột trở lại, lắm bẩm nói: "Bóng người lúc nãu 
sao mà quen thế, điệu bộ như thể nhiều tâm sự lắm, mà tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai 
nữa. 


Bóng người! Trác Mộc Cường Ba đột nhiên như nắm bắt được điều gì đó, đúng rồi, trong Đảo 
Huyền Không tự, gã cũng thấy một bóng người, quen thuộc lắm, hiểm nỗi lúc ấy quá tối tăm, gã 
có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra đã từng thấu cái bóng lưng ấy ở nơi nào! 


C¿oj 


Thị trấn Lochaber, Scotland, Vương quốc Anh, ở đây có một trang viên tràn ngập hơi thở đồng 
quê, toàn bộ trang viên tọa lạc trên miền núi bên bờ biển, nhìn về phía Tây có thể ngắm Đại 
Tây Dương ầm ầm sóng vỗ, nhìn sang phía Đông có thể thấu núi Ben Mevis. Trang viên rộng 
khoảng tám trăm hecta, sau cánh cổng vòm khổng lồ màu trắng một đồng cỏ mênh mông trải 
tới tận chân trời xanh ngắt. Ba cái hồ nhân tạo như ba cánh hoa vây lấy tòa lâu đài lớn vào giữa, 
một dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn như dải lụa phác lên nền cỏ xanh đường nét của con 
rồng Trung Quốc, đồng thời tạo thành ba dòng thác trên những bậc thang đan xen nhau. Vô số 
tượng kiểu La Mã, kiểu Ý rải rác khắp nơi trên trảng cỏ xanh bằng phẳng, nghệ thuật làm vườn 
Trung Quốc và Nhật Bản được dung hợp một cách vừa phải, một đường ray xe lửa chạu xuyện 


Trang 874/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


suốt cả trang viên, ngồi trên xe lửa nhỏ, chỉ cần hai ba tiếng đồng hồ là có thể chạy hết một 
vòng quanh nơi đâu. 


Nơi này, là một trong những chỗ ở của Merkin tại Anh quốc. 


Lâu đài tựa như cung điện Versailles của Pháp, Merkin rất thích lặng lẽ một lúc lâu trước cửa số 
kiểu Pháp trên tháp chuông mười ba tầng. Từ đây có thể thu gọn cả trang viên vào tầm mắt, 
cũng có thể nhìn thấy mặt trời khuất dẫn sau rặng núi Tâu, thấu trăng sao nhô lên khỏi mặt 
biển, là căn phòng nơi Merkin dùng để suy nghĩ, một phòng sách khổng lô. Lúc này, trong 
phòng chỉ có ba người, Merkin, Soares và Max đang ngược ngược xuôi xuôi lo bưng trà rót 
nước. 


"Đã sắp xếp ổn thỏa cho đám kia chưa hả? " Merkin hỏi. 


Max đang pha trà. Hình như hắn cũng nghiên cứu kha khá về phương diện này, vì nói cho cùng 
muốn lấu lòng ông chủ thì cũng phải có năng lực để mà lấy lòng chứ. Chỉ nghe hắn đáp: "Vâng, 
giờ nàu chắc chúng nó đang chơi vui vẻ ở Las Vegas rồi." 


Merkin nói: "Ừm, tốt lắm, nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng thì chúng cũng 
không bán mạng như vậy đâu. Lần này chỉ còn tám thằng sống trở về, không biết lần sau còn 
được mấy thằng nữa đây." 


"Còn lần sau nữa à? Bản đồ cũng bị cướp đi rồi còn gì? " Soares cười hết sức thần bí. 


"Ông chủ, tôi không hiểu, với thực lực của ông, sao lại bị cái lão già ấu cướp mất bản đồ cơ chứ." 
Đây là câu hỏi Max hỏi nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Mỗi lần nêu câu hỏi này ra, hắn 
đều phát hiện Merkin thoáng lộ vẻ đắc ú, vậy là hắn liền tỏ ra thêm ngây ngốc đần độn, cứ hỏi 
đi hỏi lại mãi. 


Merkin cảm chén trà lên, hắn rất thích thứ thức uống đến từ Trung Quốc này, điểm đạm nói: 
"Nói thực cho hai người biết, chớ có nên coi thường lão già ấy. Có lẽ lão là người lợi hại nhất 
trong đám kia đấy, kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ người nào Merkin tôi đã 
từng gặp trước đâu đó.” 


Soares mỉm cười nhấp một ngụm trà, quay đầu ra ngắm cảnh sắc ngoài cửa số, cảnh sắc nơi nàu 
quả thực là không tệ chút nào. Lần đầu tiên được ông chủ trả lời thẳng vào vấn đẻ, Max vội tỏ 
vẻ thành khẩn lắng nghe, tiếp tục hỏi: "Nói vậy, chẳng phải lão còn lợi hại hơn cả ả nữ giáo 
quan kia sao? ” 


"Ưm, " Merkin nói, "lấy cuộc đụng đầu chính diện của tao và lão lần này làm ví dụ đi, lão vẫn 
chưa giở hết toàn lực ra đâu." 


"Hả" Max hơi run tay, suýt chút nữa thì làm bắn nước trong ấm trả ra ngoài. 
"Có điều, " Merkin mỉm cười bổ sung thêm, "tao cũng vậy." 


"Cái gì? Tại sao vậy? Ông chủ? " Max thực sự không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là như thế 
nào. 


"Ha ha, " Soares không nhịn nổi cười phá lên, "uổng cho mày đi theo ông chủ bao lâu, đến cả 
ông chủ mày dùng kế sách gì cũng không nhìn ra được à? " 


Trang 875/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Gì...gì ạ? Dùng kế? " Max đần thối mặt, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong 
vẻ ngu ngốc ấy lại có chút đáng yêu nữa. 


Merkin cười khùng khục, nét đắc ý lộ rõ trên mặt. Soares lên tiếng giải thích: "Có kẽ, từ lúc ở 
đáy cái hồ Cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết thằng lùn Đa Cát kia luôn mà lại nhốt nó 
trong lao ngục, là đã có chuẩn bị rồi đúng không, Ben? " 


Merkin kiêu ngạo nói: "Chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu hết cả." 


Soares nói: "Bởi vì chuyện ấy không phù hợp với thái độ làm việc của chúng ta, muốn thằng lùn 
ấu câm miệng, cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi, cần gì phải tốn công tốn sức, 
để hắn chết từ từ trong ngục nước, đây là cách làm rất kém cỏi. Phải biết là, chỉ cần có nước, 
một người có thể sống đến bảy tám ngày, chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn tên 
Trác Mộc Cường Ba kia đến Cánh cửa Sinh mệnh mà sắp xếp con cờ nàu." 


Merkin nói: "Tiếp đi” 


Soares lại nói tiếp: "Lúc ấu anh đã sắp sẵn đường lui cho mình, cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ 
nhất, bọn Trác Mộc Cường Ba không thể đến đó, không phát hiện ra Đa Cát, vậy thì chúng ta 
đi tìm bản đồ, tự tìm đường đến cái Bạc Ba La thần miếu kia; thứ hai, bọn Trác Mộc Cường Ba 
kịp thời xuất hiện, cứu Đa Cát, đồng thời biết được hướng ởi của chúng ta, cũng đến được Đảo 
Huyền Không tự. Tới khi ấu thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình lấy bản đồ mang ởđi hay là 
để chúng lấy bản đồ đi rồi." 


Max rât muốn hỏi: "Cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta, " nhưng hai ông chủ 
đang nói chuyện, hắn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi, khi nào thì nên câm cái mõm 
lại. 


Merkin nói: "Anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế? " 


Soares nói: "Từ lần bắn dây thừng đầu tiên. Anh không để lại người canh gác, lúc đó tôi đã cảm 
thấy việc này không phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó ở tòa tháp ngược thứ 
mười hai anh cũng không có ý định để người lại, cả lần bắn dây thừng thứ ba cũng vẫn là như 
vậu, biết rõ bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi, anh vẫn ung dung điểm tĩnh như không, lúc ấu tôi đã 
bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cánh cửa lớn của cung điện ba tầng 
không? " 


Merkin gật gù: "Ừm, thì ra là bắt đâu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn, không 
biết rốt cuộc nên chọn con đường nào thì hơn.” 


Soares nói: "Là những cơ quan hiểm ác trong Đảo Huyền Không tưk đã giúp anh hạ quyết tâm 
này đúng không. Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên cái đàn tế đó, mặc dù ngoài 
miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng ánh mắt lại rất cao hứng." 


Merkin cười đáp: "Quả nhiên là có mắt cú vọ. Không sai, tôi hụ vọng bọn chúng có thể lấy được 
bản đồ, vì thế khi lão già lạt ma Á La kia tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đỏ, tôi liên quuết định luôn, 
lập tức nghĩ cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với lão tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở, quả nhiên là 
lão đã trúng kế, giờ nghĩ lại chỉ sợ lão vẫn vui đến khó mà ngủ được mất." 


Max tỏ vẻ nghỉ hoặc. Soares nhấp ngụm trà rồi nói: "Tao biết mày đang nghĩ cái gì Max ạ. Màu 


Trang 876/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đang nghị, tại sao ông chủ phải giở lắm trò thế làm gì, cuối cùng lại vẫn để kẻ địch cướp mất 
bản đồ, phải không? Để tao nói cho, không phải là mày không biết, ông chủ mày đã cài cắm 
người nằm vùng trong đám ấu rồi, nhất cử nhất động của chúng làm sao giấu nổi chúng ta? Lần 
này cố ú rời khỏi Trung Quốc, chính là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử 
nghĩ mà xem, cơ quan trong Đảo Huyền Không tự đó lợi hại như thế, vậy thì tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào, chúng ta cần quái gì phải mạo hiểm quá 
vậy? Chuyến đi Đảo Huyền Không tự lần này chúng ta làm tiên phong mở đường cho chúng, lần 
sau thì đến lượt chúng phải mở đường lớn cho bọn ta rồi. Ừm, trà này ngon lắm, pha trà giỏi 
lắm, Max." 


Max lầm bẩm: "Nhưng mà, lần này hụ sinh cũng hơi nhiều một chút. " 


Soares vui vẻ bật cười: "Hừ, thằng Max này trở nên nhân từ từ bao giờ vậy? Cái đám ấy là ai 
chứ? Bọn chúng chẳng qua là một bọn bán mạng đổi tiền mà thôi, chỉ cần có người cho tiền, 
bảo chúng nó giết mày luôn cũng chẳng ngại ngần gì đâu. Loại người này có bớt đi vài thằng 
cũng chẳng can hệ gì, bớt đi một khoản chỉ tiêu thôi. Hơn nữa, đâu cũng là bố trí của ông chủ 
mày mà, lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn với kẻ địch, chứ thực ra, thực lực chân chính vẫn hoàn 
toàn chưa sử dụng đến đâu, phải không Ben? " 


Max nói: "Nhưng mà, tôi vẫn còn một điểm chưa được hiểu cho lắm. Ông chủ, đâu phải chúng 
ta không có người, tại sao lần này chỉ dùng bọn Hồ Lang thôi? Tôi cũng nhìn ra được, lần nàu 
chết nhiều thủ hạ như thế, thằng Tây Mễ ấy sau lưng chắc là bất mãn lắm." 


Merkin cười gần lạnh lẽo: "Nhưng hắn cũng không dám làm trái ý tao, không phải vậy à? Tao 
chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy." 


Soares ở bên cạnh nói: "Chẳng lẽ mày vẫn chưa nhìn ra à? Max, đám Hồ Lang ấy đối với ông 
chủ của chúng mày mà nói, dùng tốt thì là một thanh kiếm sắc, dùng không tốt thì có thể tự làm 
mình bị thương. Bọn chúng vốn đã là một băng nhóm, mà trong băng nhóm của chúng, tên cầm 
đầu Tây Mễ đó mới là người phát ngôn, con nhện đã được huấn luyện đặc biẹt ấy rất khó khống 
chế, nếu để chúng lớn mạnh lên thì chỉ có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. 
Giờ thế lực của Hồ Lang đã đè nén cho bọn tử từ nước ngoài kia không ngóc đầu lên nổi rồi, vì 
vậu ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy, để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn 
nữa cho dù cả hai lực lượng này đều đi tong hết thì cũng chẳng can hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì 
đến chúng ta đâu." 


Merkin liếc mắt nhìn Soares vẻ không hài lòng, đoạn bảo với Max: "Ở đây không còn chuyện 
của mày nữa, ra ngoài trước đi. "Max biết điều lui ra, chỉ là nếu Merkin trông thấy ánh mắt của 
hắn lóe lên trong khoảnh khắc cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. 


Soares dửng dưng như không: "Sao vậy? Không vui vì tôi nói hết kế hoạch của anh ra à? Cái 
đuôi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm hả? " 


Merkin lắc đầu: "Thằng Max ấu không ngu xuẩn như anh thấy đâu, theo tôi bao nhiêu năm rồi, 
nó rất hiểu tôi thích cái gì, hỏi như vậy, chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Sự thực là, sau khi 
tấm bản đồ đó bị mất, tôi đã dự định chỉ sử dụng Hồ Lang thôi." 


"Ưm" Soares trở nên nghiêm túc, điều này thì y cũng chưa hề nghĩ đến. "Y anh là..." 


Trang 877/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Hành trình của Max là do tôi đích thân sắp xếp, như vậu mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ú 
à, không thể nào có chuyện này được! " Merkin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Soares nở một nụ 
cười khinh miệt: "Chúng ta đã có thể tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng, vậu 
thì nói không chừng cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đỉnh bên phía chúng 
ta." 


Soares phân tích: "Chia ra làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người, vậy là những 
kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc 
chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát Trung Quốc. Nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bọ 
cạp, anh để tất cả chạy tản ra không phải là quyết định tình thế, mà là đã nghĩ đến trước rồi, chỉ 
đang đợi một thời cơ thôi đúng không? Anh chia chúng ra thành từng nhóm từng nhóm nhỏ, vậu 
thì càng dễ chốt được xem thằng nào bán tin tức. Nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã 
bị lộ hoặc thấu không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội nàu để giả chết mà 
quay lại với phía cảnh sát Trung Quốc, đây mới chính là mục đích của anh." 


"Không cần chiến đấu mà khuất phục được sẽ địch, đó mới là thượng sách." Merkin như cười mà 
không phải cười, trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội hắn sắp qua đời. Cũng ở trong gian phòng 
này, ông già vươn đôi tay run rấy ra, ôm chặt lấy hắn, ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói ấu sao 
mà kiên định: "Nhớ cho kỹ, Bạc Ba La thần miếu là thuộc về chúng ta, phải tìm thấy nó! Chớ để 
cho bất cứ kẻ nào tranh giành với cháu! Hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu...Merkinl " 


Soares hơi ngạc nhiên nhìn Merkin. Người ở trước mắt y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó 
dò. Đây mới chính là Cáp Lửa, con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài ma quỷ tà ác. 
Cả một bọn tự xưng là Hồ Lang với Nhện Xanh trước mặt hắn, cơ hồ chẳng đáng nhắc đến làm 
gì. Hắn không tin bất cứ người nào, và bất cứ người nào cũng không thể đoán biết được rốt cuộc 
trong lòng hắn đang nghĩ gì. 


"Ben" Soares nói, "anh có thể cho tôi biết, cho nổ Đảo Huyền Không tự rốt cuộc là có mục đích 
gì không? ” 

Merkin nói mập mờ: "Tôi đã biết kết quả rồi, vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. " 
Soares còn đang định truy vấn tiếp thì Merkin lại nói: "Còn một việc nữa. Anh biết không, lúc 
đụng độ với lão già À La ấu, lão có nói với tôi cái này... 13 kụ sĩ Bàn Tròn! ” 


"Cái gì? " Soares kinh ngạc đến suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà xuống đất, bàn tay cầm 
đĩa trà cũng không vững nữa, đĩa và tách phát ra những tiếng "canh canh canh! " theo tiết tấu. 


"Lão nói vậu là có ý gì? Muốn dùng 13 kụ sĩ Bàn Tròn để dọa chúng ta chắc? Rốt cuộc là chúng 
đã biết được những chuyện gì rồi? " Soares không còn giữ được sự lạnh lùng thờ ờ trước sau như 
một nữa, trong ngữ điệu đã để lộ ra vẻ kinh hoảng, gương mặt biến dị của cũng vặn vẹo lạ 
thường. 


Merkin đáp: "Tôi thấy không giống cho lắm, chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng 
ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có vẻ quan hệ với 13 kụ sĩ Bàn Tròn thôi. Anh nói 
xem...liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kụ sĩ Bàn Tròn không? " 


Soares ngẫm nghĩ lại, đoạn nói: "Anh nói cũng phải đấy, hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng 
ta cũng vừa hay có mười ba người mà. Thử nói xem, cấp trên sắp xếp như thế, liệu có phải 


Trang 878/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chính là muốn kẻ địch hiểu lầm rằng mỗi nhóm đều là 13 kụ sĩ Bàn Tròn hay không nhỉ? " 


Sắc mặt Merkin sầằm xuống: "Không biết nữa, tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên. 
Anh biết không, lúc đó khi lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật thót minh, đến nỗi trong lúc chiến 
đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ, vốn còn định quần với lão một lúc nữa, 
không ngờ nhanh như thế đã bị cướp mất bản đồ rồi, thật không phục chút nào. Lần sau gặp lại 
lão, nhất định tôi phải đấu một trận ra trò mới được. " 


Soares an ủi: "Nói cũng phải, chỉ riêng một kẻ định đoạt sách lược thôi đã khiến chúng ta kinh 
hồn bạt vía rồi, huống hồ là những kẻ đó." Nói đoạn vy cúi đầu thầm nhủ: "Ben, có lẽ anh còn 
chưa biết, tên đầu bạc Sean kia, cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó. Hừ, anh có nhiều 
chuuện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói với anh chuyện nàu. " 


Merkin dựa người trước cửa sổ, nhìn ráng mây đỏ, hồ nước xanh, cất tiếng hỏi Soares: "Lần nàu 
đám kia bị thương rất nặng, tôi thấu không năm ba tháng thì không ra viện nổi đâu, thêm nữa là 
chúng cũng cần thời gian để diễn dịch bản đồ ra nữa, cả một kỳ nghỉ dài như vậu anh có dự định 
gì không? 


Soares đáp: "Tôi không nhàn rỗi được như anh, tôi còn phải trở về Munich để chứng minh tính 
khả thi của luận chứng động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa.” 


Merkin thờ ơ cười cười nói: "Lý luận này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể đưa ra 
kết luận chưa vậy? " 


Soares nói: "Trước kia thì chưa, nhưng lần nà thì khác." Y lấy trong túi ra một mầu rễ câu như 
que diêm, ngâm vào tách trà, rễ cây liền phình ra dữ dội, không ngừng ngọ nguậy như con sâu 
đo. 


Merkin kinh hãi kêu lên: "Đây không phải là... " 


Soares gật đầu: "Đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo, kho không có 
nước hoặc thiếu nước, nó dùng trạng thái thực vật để duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủụ 
của mình, có thể sống trên nghìn năm hoặc lâu hơn nữa, một khi gặp phải lượng nước đầy đủ 
dôi dư, sẽ lập tức tràn đầu sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thu 
vật săn như thế nào, nhưng phương thức săn mồi của chúng thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi 
còn gì. 


Merkin đứng lên mỉm cười nói: "Được rồi, chúc anh thành công, đây sẽ lại là một tin tức kinh 
thiên động địa đấy." 


Trang 879/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 26G - Cổ Cách Kim Thư 


Một tháng sau, số lần đội trưởng Hồ Dương đến thăm thưa dân. Lữ Cánh nam và lạt ma Á la 
dường như hồi phục rất nhanh, giờ đã hoàn toàn bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. 
Trác Mộc Cường Ba và Đường mẫn mất máu quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể bồi bổ 
cho lại được, mặc dù đã có thể xuống giường ởi lại, nhưng bác sĩ cảnh cáo họ không được vận 
động mạnh; xương gãy ở tay chân bốn người Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang và giáo sư 
Phương Tân cũng cần thêm thời gian để hồi phục, đặc biệt là giáo sư Phương Tân, tuổi tác đã 
cao, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn một chút. 


Vì cả đám thương bênh binh này khó có thể hồi phục nhanh chóng, không hiểu Lữ Cánh Nam 
đã sử dụng đến thế lực nào mà giành được cả gian phòng bệnh bên cạnh phòng của họ làm văn 
phòng làm việc. Ở đó, cô giữ liên lạc với các nhóm chuyên gia ở khắp nơi, gửi những tư liệu cho 
họ sàng lọc, phân loại, phối kết hợp, để cuối cùng lại tập hợp về tau. Nghe Nhạc Dương nói, 
anh chàng này nhìn thấy rất nhiều cặp tài lieue được ôm vào phòng làm việc lâm thời của Lữ 
Cánh nam. 


Hôm sau, Trác Mộc Cường Ba vừa mới xuống giường được đã vội vã đi thẳng vào văn phòng 
của Lữ Cánh Nam hỏi dò: "Nghe Trương Lập nói, hành động lần này của chúng ta coi như đã 
thành công, chúng tôi đã vượt qua bài khảo hạch cuối cùng rồi, có phải vậu không? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Đúng thế, tôi có nói như vậy." 

Trác Mộc Cường Ba liền nói ngay: "vậy chuyện mà cô đã hứa với tôi..." 
Lữ Cánh Nam nói: "Vết thương của anh mới đỡ..." 

Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: "Tôi rất nôn nóng.” 


Lữ Cánh Nam liền nhỏen miệng cười nói với Trác Mộc Cường Ba: "Chuyện mà tôi dã hứa, tự 
nhiên là sẽ thực hiện." Nói xong, cô liền đứng dậy mở chiếc tủ sau lưng, bên trong sắp xếp gọn 
gàng những tài liệu của chuyên gia mà Trác Mộc Cường Ba khao khát đã lâu. 


Trác Mộc Cường Ba sải chân lên trước, đang chuẩn bị giằng lấu đồng tư liệu, chợt bị Lữ Cánh 
Nam bước trước một bước chặn ngay trước mặt. Lữ Cánh Nam cảnh cáo gã: "Nhớ cho kỹ, có 
không biết bao nhiêu tổ chức nước ngoài đang thèm muốn nhỏ dãi những tư liệu này đấu, nội 
dung chỉ có thể cho các thành viên trong nhóm cùng xem, hơn nữa đây là bệnh viện nhiều 
người qua lại, các anh muốn xem tư liệu thì phải đến văn phòng này của tôi mà xem. Tư liệu ở 
đây đều được sắp xếp đánh mã theo mẫu tự, mỗi lần chỉ được lấy một tập..." 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: "Có vấn để gì không? " 
Gã lập tức đáp: "Không có vấn đề." 


Lữ Cánh Nam gật đầu nói: "Tốt lắm, ngòai ra còn một số tư liệu ở dạng văn bản điện tử, tôi sẽ 
chép bản gốc vào máu tính của giáo sư Phương Tân, nhưng chiếc máy tính đó cũng không thể 
mang ra khỏi căn phòng này, thế nào? " 


Trang 880/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba luôn miệng nói: "Được, được." 


Lữ Cánh Nam vừa tránh ra, gã liền vội vội vàng vàng lấy ngay một tập tư liệu ra tham lam đọc 
ngấu đọc nghiến. 


Số tư liệu do các chuyên gia tổng hợp này có thể nói là hết sức quan trọng đối với bọn Trác Mộc 
Cường Ba, mặc dù không được xem trực tiếp bản gốc, mà chỉ là bản sao lại, nhưng so với những 
gì bọn họ có trước đó thì đã tốt hơn nhiều, nhiều hơn nhiều rồi. Từ đó trở đi, Trác Mộc Cường 
Ba, giáo sư Phương Tân và mấy người khác cứ ở lì suốt ngàu trong văn phòng của lữ Cánh Nam 
đọc như lúc đói khát, thường thường phải đến sáng sớm mới tắt đèn hoặc cứ thế đọc thâu đêm 
suốt sáng, khiến cá vác sĩ phải ra lời cảnh cáo nghiêm trọng, nói ra những lời kiểu như "nếu mấy 
người còn tiếp tục như vậy, đảm bảo không quá bao nhiêu ngày nữa thì cũng đừng hòng mà rời 
khỏi cái bệnh biện này..." hoặc là "cứ tiếp tục như vậy, thương thế của mấy người cả đời cũng 
không khỏi được..." mới khiến họ bớt đi phần nào. 


Có câu "chuyện tốt đi đôi", chưa đầy một tuần sau, Lữ Cánh Nam lại mang một cái đĩa thần bí 
đến đặt bên cạnh máy tính của giáo sư Phương Tân, nói với ông: "Đây là tài liệu điện tử của Cổ 
cách kim thư, kể từ hôm nay, mọi người sẽ được nắm bắt hoàn toàn các tư liệu về Bạc Ba Lail " 


"Hay quái! " phòng làm việc vang dội tiếng hoan hô. 


Lữ Cánh Nam bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình. Bây giờ cô khong còn tìm được chỗ 
ngồi trong chiín phòng làm việc của mình nữa, không biết làm saol đành phải rời khỏi văn 
phòng sang bên phía phòng bệnh chờ đợi. Có một người không quá sốt sắng với đám tư liệu ấu, 
đó chính là lạt ma Á La, ông thường chỉ ngồi trong phòng bệnh tĩnh tọa suy tư. Bước chân nhẹ 
nhàng của Lữ Cánh Nam không qua nổi đôi tai lạt ma Á La. Đại sư nhắm hờ mắt nói: "Không 
ngờ lại bị đấy ra khỏi chính phòng làm việc của mình, chuyện này lúc đầu con cũng không nghĩ 
đến phải không? " 


Lữ Cánh Nam cần thận liếc sang phía phòng làm việc rồi mới hạ giọng nói: "Vâng, thưa Á La 
đại nhân. " 


Lạt ma A La nói: "Ta cứ cảm thấy con giao tư liệu cho họ lúc này e là quá sớm, phải không? 
Đây là bệnh viên, ta vốn tưởng rằng con sẽ đợi đến khi nào trở về căn cứ mới lấy số tư liệu đó ra 
nữa cơ đấy." 


Lữ Cánh Nam nói: "Chính vì đang ở trong bệnh viện thế nên con mới mang số tư liệu ấu ra." 
"ÓT " Lạt ma á La mở bừng hai mắt, mỉm cười tán thưởng. 


Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: "Những tư liệu sao chép đó đều được sang lọc kỹ lưỡng, bệnh viện là 
nơi rất thích hợp để truyền tin tức, nếu Á La đại nhân có nghỉ ngờ ai trong số họ, thì đâu là một 
cơ hội rất tốt. Điều con lo lắng nhất là, nếu như không có ai truyền tin tức ra ngoài, khi ấu mới 
đáng sợ." 


Lạt ma Á La biến đổi nét mặt nói: "Ý của con là, nếu giả định đích xác là có nội gián, ở trong 
hoàn cảnh nàu mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn trước cám dỗ, không truyền bất cứ tin tức nào ra 
ngoài, vậy thì sự bình tĩnh và năng lực ứng biến của kẻ ấy, chắc chắn vượt quá dự đoán của 
chúng ta? ” 


Trang S81/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nghiêm nghị gật gật đầu. 
Lạt ma Á La nói: "Con lo lắng...sự an toàn của cậu ấy? " 
Lữ Cánh Nam vội nói: "Không. 


Lạt ma á La mỉm cười, lại nhắm nghiền mắt lại, giâu lát sau mới nói: "Sức khỏe ta đã hoàn toàn 
hồi phục, có lẽ ngàu mai phải trở về báo cáo tường tận tất cả cuộc hành triìn của chúng ta rồi. 
Không, chiều nay ta đi luôn thì tốt hơn." 


Lữ Cánh Nam hiểu ý, nói: "Như vậy, đại nhân sẽ có thể ở trong bóng tối..." 


Lạt ma Á La giơ một tau lên, ra hiệu cho Lữ Cánh Nam khong cần nói nhiều. Trong lòng ông 
cũng dấy lên cảm giác lo lắng, bao nhiêu đầu mối đều cho thấy Merkin biết tin họ đi châu Mỹ là 
do lọt từ chỗ họ mà ra, hơn nữa người này tuyệt đối không thể là tên Ngưu Nhị Oa chạy thoát 
tối hôm đó được. Không một ai có thể lại gần ông trong phạm vi hai mươi mét mà không bị ông 
phát giác, điểm này thì đại sư có thể tự tin mà khẳng định, trừ phi kẻ ấy sớm đã nấp ở đó từ 
trước, hoặc giả, đã sử dụng đến một số trang thiết bị hiện đại. Mà cả hai việc này, đều phải là 
người phe mình mới thực hiện được. Vấn đề hiện nay là kẻ tiềm ohục bên cạnh ông rốt cuộc là 
ai? Mặc dù Lữ Cánh Nam cho rằng Nhạc Dương không thể nào bán đứng quốc gia, nhưng lạt 
ma Á La thì không nghĩ như vậy, một vị trưởng lão đã từng nói, mỗi một người đều có khả năng 
bị mua chuộc, chỉ cần tìm được phương pháp mua chuộc hắn mà thôi. Hơn thế nữa, nếu kẻ ấy 
có năng lực tương đương với Nhạc Dương, hoặc giả còn cao minh hơn Nhạc Dương 
nữa...Không, đáng sợ quá, lạt ma á La vôi ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. 


Ở trong phòng làm việc, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba quả thực hết sức phấn khích. 
Trongmáy tính toàn là ảnh chụp kỹ thuật số của Cổ cách kim thư, đâu có thể nói là tư liệu hàng 
đầu rồi. Kim thư được viết trên cuộn giấy dài chừng một thước trông như tấm hoành phi nhỏ, 
các chữ vàng mặc dù đã cách cả nghìn năm vẫn ánh lên rực rỡ. Trên ảnh có một tầng phản 
quang mỏng, rõ ràng là đã được chụp cách một lớp kính đặc biệt. Chữ trên Cổ Cách kim thư chi 
chít, có chữ giống con giun đang bò ngoằn ngoèo, có chữ lại giống tiếng Phạn, đặc biệt là chụp 
qua mấy ảnh càng giống chữ tượng hình động vật, thoạt nhìn đã khiến người ta mắt hoa đầu 
váng. Riêng điểm này thì khiến họ cảm thấy hết sức kỳ quái. Vì theo những tư liệu họ tra cứu 
được, văn tự Cổ cách lẽ ra phải là tiếng Tạng được quy phạm hóa mới đúng, cho dù là kiểu chữ 
thảo thì cũng không thể giống thế này được. 


Giờ đâu, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Lữ Cánh nam nhiều lẫn nhắc đến Cổ Cách kim 
thư, mà lần nào cũng dùng đến chữ "giải dịch" này rồi. bên cạnh có chú thích bằng tiếng Tạng, 
nhưng chỉ là ghi lại những chữ Cổ Cách đại biểu cho mẫu tự trong tiếng Tạng chứ không dịch 
hết, những chỗ được dịch ra thành đoạn chỉ có vài đoạn rất ngắn, hầu hết những nội dung đều 
nằm trong phần Lữ Cánh Nam đã nói với họ rồi. 


Giáo sư Phương Tân tìm trong máy tính rồi nói: "Những văn tự này nhìn có vẻ giống với Thiểm 
thể do người tạo ra Tạng văn, Thôn Di Tang Bố Trát sáng tạo, nhưng lại hỗn tạp với kiểu Hùng 
Sư thời kù giữa thế kỷ 9. Xem vẫn chưa có bản dịch hoàn chỉnh, chúng ta chỉ có thể tự mình 
dịch lấu vậy thôi." 


Nhạc Dương phàn nàn: "Chắc phải già chết mới xong mất." 


Trang 882/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân sa sắm mặt nói: "Cậu già bằng tôi không? " 
Nhạc Dương vội lè lưỡi quay đi. 
Trương Lập cũng nói: "Giáo quan cũng thật là, sao không đưa chúng ta bản dịch luôn đi nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Phiên dịch không phải chuyện dễ, hơn nữa những tư liệu 
nguyên thủy này tốt nhất là tự mình dịch lấy, vì những người khá nhau thì sẽ đưa ra bản dịch 
khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những tư liệu này lưu lạc ở nước ngoài bao lâu như 
thế mà không người nào tìm được Bạc ba La thần miếu cả. Hơn nữa, có một số thứ nếu không 
quen thuộc với hoàn cảnh và bầu không khí của Tạng văn nguyên thủy thì căn bản không thể 
dịch ra được, chẳng hạn như chữ "đạo trong tiếng Trung Quốc, chính là chữ "đạo" mà Lão Tử 
nói ấu, cậu dịch sang tiếng Anh thế nào hả? " 


Nhạc Dương há miệng, có điều thấy Đường mẫn cũng nhíu mày suụ nghĩ, anh chàng bèn thôi 
không phản bác nữa, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu thừa nhận: "Giáo sư nói cũng phải." 

Giáo sư Phương Tân lại nói tiếo: "Quan trọng nhất là lý giải của bản thân đối với Tạng văn. Thế 
này nhé, tôi sẽ phân phát các tấm ảnh chụp kim thư ở đây cho mọi người, mỗi người dịch một 
phần, sau đó lại trao đổi bản dịch cuối cùng một người tập trung thảo luận dưa ra bản dịch cuối 
cùng vậy thì kết quả sẽ tương đối chuẩn xác. Ngoài ra, phần nào không thể dịch cũng có thể đưa 
ra đểmọi người cùng thảo luận." Vừa nói dứt lời, liền nhìn thấu Lữ Cánh Nam đang đứng ngoài 
cửa, mỉm cười cảm nhận không khí học thuật tích cực sôi nổi của mọi người. 


Trương Lập, Nhạc Dương thi nhau phàn nàn trách móc Lữ Cánh Nam. Chỉ nghe cô nói: "Không 
phải tôi không đưa mọi người bản dịch, mà là căn bản không có bản dịch nào hết. Theo các 
chuyên gia khảo chứng, thời gian bộ kim thư này được hoàn thành áng chừng vào khoảng thế kủ 
17. Người soạn sách cố ú sử dụng kiểu chữ này, chứng tỏ rằng khi ấy thời điểm Cổ Cách diệt 
vong đã không còn xa nữa, và bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ẩn náu, vì đây là một kiểu chữ 
ấn. Chỉ riêng chuyện dịch được kiểu chữ ra thoi đã tốn của các chuyên gia thời gia gần một 
năm. Cho đến lúc này, những nội dung đã phiên dịch được toàn bộ đều ử cả đó rồi đấy, các 
phần khác mọi người phải tự mình dịch lấu. Đương nhiên, bên phía các chuyên gia cũng đang 
không ngừng công việc họ đang làm, bất cứ lúc nào mọi ngời cũng có thể nhận được sự trợ giúp 
từ phía họ, hoặc là...giúp đỡ ngược lại họ.” 


Nhạc Dương lấy làm kỳ quái hỏi: "Đã tìm được mẫu tự đối ứng trong tiếng Tạng của cái kiểu chữ 
gì gì nàu rồi, chẳng lẽ lúc dịch ra cẫn còn khó thế ư? " 


Lữ Cánh nam mỉm cười nói: "mọi người thử dịch thì biết ngay thôi mà." Kế đóa cô vỗ vỗ ta 
tuyên bố: "Các vị, lạt ma A La có một số chuyện bên phía tôn giáo, phải xa chúng ta mấy ngày, 
giờ đến nói chuyện với mọi người một chút." 


Lạt ma Á La xuất hiện ngoài cửa. Mọi người nói chuyện mộc lúc. Trác Mộc Cường Ba nhớ đến 
những bức bích họa trông thấy trong Đảo Huyền Không tự, liền nhờ đại sư hỏi thăm giúp về thú 
chiến. Ấn xong bữa trưa, đại sư liền rời khỏi bệnh viện. 


Mấy ngày sau đó, dưới sự chỉ đạo của giáo sư Phương Tân, cả nhóm bắt đầu phiên dịch "Thiểm 
Sư văn" (Tiếng cóc sư tử - tên do Nhạc Dương đặt). Bọn họ nhanh chóng hiểu ra tại sao Lữ 
Cánh Nam nói các chuyên gia tốn cả năm trời mới chỉ dịch được mấy đoạn ngắn ngủn như vậu. 


Trang S83/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mặc dù những văn tự này vẫn tuân theo quy tắc bốn mẫu âm, ba mươi mẫu tự của Thôn Di Tang 
Bố Trát, nhưng bút pháp thì quả thực quá sức phức tạp. Nhạc Dương đã đem so sánh với các 
thể Tạng văn khác, nói rằng kiểu chữ này còn khó nhận ra hơn cả chữ siêu ngoáy nữa. Đầu tiên, 
họ dùng bút nét nhỏ khoanh từng mẫu tự lại, sau dó tìm mẫu tự đối ứng trong bản dịch các 
chuyên gia cung cấp, rồi chép lại những mẫu tự đã dịch được bằng tiếng Tạng quy phạm, sau 
khi chép hết thì công việc dịch thuật mới chính thức bắt đầu. Dù là như vậy nhưng vẫn thường 
xuyên xảy ra nhầm lẫn, toàn là kiến bò tranh ăn, vô số điểm chấm đen nhỏ chập lại với nhau, 
thọat nhìn thì chữ nào cũng giống chữ nào, phải trợn trừng mắt lên nhìn thật kỹ mới phân biệt 
được. Về sau mọi người mới phát hiện ra, đánh dấu chữ rồi tìm từng mẫu tự đối ứng chỉ hơi 
phiền phức một chút, không phải là việc khó khăn nhất, khó khăn thật sự nằm ở bản thân việc 
giải dịch, chẳng hạn như đoạn mở đầu mà các chuvên gia đã dịch sẵn. 


(Một cuộc đối thoại vào khoảng năm 660- 870 sau công nguyên) —- chú thích của chuyên gia. 
Con trai của Tạng vương cuối cùng Lãng Đạt Mã, Vi Tùng đã trưởng thành, mẹ Vị Tùng là Sát 
bang Tát bệnh tình nguy kịch, gộicn trai đến bên cạnh nói: "Con à, giờ đâu cục thế hỗn loạn, 
khắp nơi rối ren bất ổn, tôi tớ bỏ đi, đại tướng chết trận, con, con là người kế thừa duy nhất của 
Thổ Phồn vương thống, nhất định phải giữ cho được huyết mạch của vương thất. Đi về phía Tây 
đi, nơi ấy mới có hụ vọng cho con phục quốc." 


Vị Tùng đáp: "Phía Tây là đất dữ của Tà giáo, dù nước mất nhà tan, cũng không đi về phía Tây." 
Vi thị chết. 


Chỉ riêng trong đoạn đối thoại đơn giản này, không ngờ đã bao hàm rất nhiều nội dung phức 
tạp. Ví dụ như "tôi tớ", các chuyên gia giải thích là về mặt ý nghĩa của chữ thì "tôi tớ" có ý chỉ 
"tôi tớ của mặt trời" hay "tôi tớ của ánh sáng", còn giáo sư Phương Tân thì cho rằng đó là để chỉ 
Đạo quân Ánh sáng. Đại tướng có lẽ là người ủng hộ Vi Tùng trong triều đình lúc đó, tức đại 
tướng Thượng Tư La, người này đã bị đại tướng phòng thủ biên cương Luân Khủng Nhiệt, là 
người ủng hộ một vị Tân phổ khác giết chết; phía Tây có lẽ là chỉ đất Tượng Hùng; Tà giáo 
đương nhiên chính là Bản giáo rồi. Các chuyên gia có chú thích đặc biệt, rằng sau khi Lãng Đạt 
Mã diệt Phật, hai người con của ông ta đều tin thờ Phật giáo. Vi Tùng thì từ bốn tuổi đã bắt đầu 
ngăn cấm diệt Phật, năm tuổi đã quy Phật giáo. Giáo sư Phương Tân cho rằng, đâu là kết quả 
giáo dục của người lớn, nhưng người đó là ai thì không thể biết được, có lẽ là đại thản, hoặc có 
lẽ là thầy giáo của ụ. Điểm quan trọng nhất là, nếu đoạn đối thoại nàu có thực, thì vương thất 
Thổ Phỏn, kể từ sau thế hệ của Vi Tùng bắt đầu dẫn dân dịch chuyển về phía Tây trong chiến 
loạn liên miên, việc này có khả năng không phải do quân địch ép tới, mà là một cuộc rút lui có 
kế hoạch, và đến cuối cùng thì dẫn đến các điều kiện cho Cổ Cách lập quốc. 


Đoạn đối thoại được đưa vào riêng rẽ, đặt ngay phần đầu của cả quyển trục, hoàn toàn không 
liên quan gì đến nội dung phía sau. Nhưng lú giải đoạn đối thoại này các chuyên gia đã ghi rất rõ 
ở phía dưới, Vi Tùng bị đại thần sát hại, con trai y là Bối Khảo Tán xây dựng chính quyền ở vùng 
Nhật Ca Thích, về sau bị quân khởi nghĩa bình dân giết chết, con của Bối Khảo Tán là Cát Đức 
Ni Mã Cổn tuân theo di huấn của tổ tiên đến vùng A Lụ, Phổ Lan, kiến quốc lập nghiệp. Sau đó 
Cát Đức Ni Mã Cổn liên hôn với tù trưởng A Lú, rồi chia đất cho ba con. Cổ Cách vương mở 
rộng biên cương, phần giải thích nội dung đã dài hơn nguyên văn mấy chục mà có khi là cả trăm 
lần. Nhưng còn chuyện hụ vọng phục quốc mà Vi thị nhắc đến, các chuyên gia lại không đề cập, 
rõ ràng là không có bằng chứng hoặc tư liệu nào khác. Theo phân tích của giáo sư Phương Tân, 
di huấn của tổ tiên đó được truyền cho đời sau, nhưng "hụ vọng" là chỉ thứ gì, thì đã bị dân quên 


Trang 884/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lãng theo thời gian rồi. Về điểm này, các chuyên gia cũng có nhận định y như vậy. 

Càng lâu về sau, mọi người càng nhận ra công việc dịch thuật này vô cùng khó khăn. Có rất 
nhiều nội dung đòi hỏi dịch giả phải hiểu biết tương đối về thời kỳ lịch sử chiến loạn thời đó mới 
có thể dịch được một cách chuẩn xác. Một danh hiệu, một địa danh, một tên người, nếu không 
hiểu biết về giai đoạn lịch sử này thì căn bản không thể làm được. Cũng may các chuyên gia đã 
khảo chứng rất nhiều, đồng thời giáo sư Phương Tân vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia 
Tạng học, được họ giúp rất nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên trong Cổ cách kim thư có rất nhiều từ 
vựng đến cả chuyên gia cũng phải bó tay chịu thua không hiểu. Đây cũng là nguyên nhân chính 
khiến cho đến giờ bộ Cổ cách kim thư vẫn chưa có bản dịch đầu đủ. Các chuyên gia còn nói, bộ 
kim thư này cũng không phải bản hoàn chỉnh, mà chỉ là nửa đầu thôi. 


Một tuần trôi qua, mắt Trương Lập và Nhạc Dương đều sưng húp lên như gấu mèo. Với lượng 
kiến thức lúc nàu của họ, mới chỉ có thể chuyển những ký hiệu khiến người ta nhìn mà hoa màu 
chóng mặt kia thành Tạng văn hiện hành, còn chuyện dịch nội dung văn bản thì bọn họ thường 
xuuên như thế này... 


Trương Lập cầm tấm ảnh lên nói với Nhạc Dương: "Tôi cảm thấy đây là một cái tên người." 
"Anh thấy vậy là đúng rồi." 


"Phía sau nó có một địa danh, phía trước là thời gian, dùng cái lịch gì gì để biểu thị ấu, Thời 
Luân lịch hay là Hầu La lịch? " 


"Anh thấy vậy là đúng rồi." 


"Nhưng tôi không biết bối cảnh lịch sử của người nàu, địa danh cũng chẳng biết ở đâu nữa. Một 
ngày nào đó có ai đấy đi đến đâu đấy là chuyện gì đấy hả? Dịch như thế có được không? " 


"Anh đừng hỏi tôi, tôi không hiểu đâu." 
"Chà, nếu là Thổ Phồn sử thì tốt quá rồi." 


"Không có Thổ Phồn sử đâu. Di huấn của Tùng Tán Can Bố đều hết sức vụn vặt lẻ tẻ, còn cái gì 
mà Hồng sử với Thanh sử, đều là người mấy trăm năm sau viết cả thôi. " 


“Thì có Tượng Hùng sử cũng được mà.” 
"Cái đó thì càng không thể nào, tốt nhất là anh nên bỏ hụ vọng ấy đi. " 
"Có sử sách nào khác của Cổ Cách làm đối chứng cũng được mà." 


"Không có Cổ Cách sử nào khác đâu, thứ chúng ta có đây chính là cuốn Cổ Cách sử duy nhất, 
nói không chừng các chuyên gia khác còn đang đợi tư liệu do chúng ta dịch ra nữa đấy." 


"Giáo sư, tên người và địa danh này và cả thời gian này nữa, giúp cháu tra lại một chút, xem 
xem các chuyên gia có chỉ thị gì không? ” 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Các chuyên gia nói, họ cũng không biết đâu." 


Ở bên kia, Trác Mộc Cường Ba cũng gặp phải một từ hết sức quái dị, liên hỏi: "Thầy giáo, thầu 
lại xem từ này đi, lần trước cũng xuất hiện rồi, linh hồn bảo vệ kiên định, cao quý, thế này thì 


Trang S85/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


làm sao giải thích được.” 


Giáo sư Phương Tân nghiêng người lại xem, nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Ngữ pháp không đúng, 
điều chỉnh lại thứ tự một chút, có lẽ một lòng trung thành bảo vệ linh hồn, cậu thử xem như vậu 
có liên mạch được không, kỳ lạ thật, đáng lẽ nó phải là một danh từ mới đúng, không, không 
phải như vậy... 


"Thủ hộ linh, thông thường chúng tôi đều dịch một cách đơn giản như vậu." Lạt ma Á La đứng 
ngoài cửa nói. 


"Đại sư Á La, ngài đã trở về rồi! " Bọn Nhạc Dương, Trương Lập vội nhao nhao đứng lên chào, 
hỏi thăm rối rít, thực ra chỉ là muốn lười nhác một chút. Lữ Cánh Nam cũng không ngăn trở bọn 
họ. Chào hỏi lạt ma Ä La xong, cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ văn kiện. 


Duy chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào từ ngữ 
khó hiểu kia. Giáo sư cất tiếng hỏi: "Thủ hộ linh? Từ này tôi đã từng thấy ở một nơi khác, hình 
như tần suất xuất hiện khá nhiều, liên quan đến cả chiến tranh lẫn việc tế tự. Theo tôi thì ở 
những phương diện khác nhau, từ ngữ này cũng có những cách giải thích khác nhau, không biết 
có phải vậu không? " 


Lạt ma Á La đón lấy cốc nước Đường Mẫn đưa cho, đến bên cạnh máy tính nói: "Chuyện nàu 
giải thích phúc tạp lắm, thực ra cách nói thông tục chính là thụy thú bảo vệ bốn phương, có lúc 
lại dùng để chỉ một loại trong số đó thôi, như là chiến ngao chẳng hạn." 


Lời này vừa thốt ra, cả bốn phía thảy đều kinh động, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Dịch bao 
nhiêu này nay, lẽ nào từ ngữ khó hiểu mà gã gặp phải nhiều lần này lại chính là để chỉ chiến 
ngao hay sao? Gã vội đứng lên để lạt ma Á La ngồi xuống bên cạnh giáo sư Phương Tân, đồng 
thời mừng rỡ nói: "Đại sư, ngài đã hỏi giúp tôi chuyện liên quan đến thú chiến chưa vậy? " 


Nhạc Dương cũng quan tâm hỏi: “Thú chiến là gì vậy? Còn Thiên châu của chúng tôi đâu? ” 


Lạt ma Á La ngồi xuống, thấy mọi người đã ngồi vâu xung quanh mình, liền nói: "Ừm, Thiên 
châu thì quên rồi, nhưng không sao hết, sau này tôi còn quay lại nữa, lần này tôi đi là đặc biệt có 
ý hỏi chuyện liên quan đến thú chiến. Giờ nếu không sợ ảnh hưởng đến công việc dịch thuật của 
mọi người, tôi có thể nói sơ qua một chút về thú chiến và lịch sử chiến ngao trong truyền 
thuyết." 


Trác Mộc Cường Ba đương nhiên là không có ý kiến gì, đây chính là điều mà gã muốn biết nhất. 


Lạt ma À La nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói: "Tôi hỏi mọi người một câu, vì sao chiến ngao 
lại được gọi là chiến ngao? " 


"Bởi vì chiến tranh. Chúng là loài chó ngao có thể tham gia chiến tranh, có thể chiến đấu." Trác 
Mộc Cường Ba đáp. 


Lạt ma Á La gật đầu: "Không sai. Vì vậu, nói đến lịch sử của chiến ngao, thì không thể không 
nhắc đến thú chiến. Thú chiến là một loại mô thức chiến tranh đã xuất hiện từ thời viễn cổ, 
nhưng khoảng gần nghìn năm trở lại đâu đã bị người đời dân dân cho chìm vào quên lãng. 
Cường Ba thiếu gia và tôi đã từng trông thấy bích họa liên quan đến mô thức chiến tranh này 
trong Đảo Huyền không tự. Rốt cuộc thú chiến bắt đầu phát triển từ khi nào, đây là vấn để 


Trang 886/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không thể khảo chứng. Nhưng thông thường nền văn minh cổ nào lúc manh nha phát triển cũng 
đều có ghi chép về thú chiến. Có một số loại hình thú chiến vẫn còn gìn giữ được, chẳng hạn 
như chiến tượng ở Thái Lan, thần ngưu ở Ấn Độ, còn số khác thì dã biến mất trong dòng sông 
lịch sử, như thú chiến ở Trung quốc chẳng hạn. Thực ra trong những truyền thuyết sớm nhất về 
thời Tam Hoàng Ngũ Đế đã xuất hiện thú chiến cả rồi. Khi Hoàng đế có chiến tranh với Xi Vưu, 
đã có sự tích Xi Vưu triệu tập các loài dã thú hung ác trong Thập vạn Đại Sơn ra tác chiến; thời 
nhà Hạ có thủy tộc xuất hiện trong chiến tranh; thời Thương Chu thì thuần hóa được chim trên 
trời; đến thời Chiến Quốc, thú chiến đã đạt đến đỉnh cao, xuất hiện cả hải lục không quân liên 
hợp tác chiến, chim trên trời đấu với chim trên trời, thú dưới đất đấu với thú dưới đất, thủy tộc 
đấu với thủy tộc; sau đó trở đi thì vai trò thú chiến dẫn dẫn mờ nhạt, chỉ thi thoảng chúng mới 
xuất hiện trong các cuộc chiến giữa Hán và Hung Nô; đến thời Tam quốc, mô thức chiến tranh 
này lại sống dậy, Trương Giác có thể hoành hành một thuở giữa thời loạn thế chính là vì ý có 
thể chỉ huy vô số dã thú chiến đấu, còn như Mông Xung Hỏa Ngưu Trận, Hỏa Nha Thiêu Liên 
Doanh về sau này, cũng đều được coi là mẫu mực của thú chiến, đến thời sau thời nhà Nguyên, 
việc sử dụng thú chiến mới dần suy tàn, nhưng cũng không tuyệt tích hẳn, vào thời Minh Thanh 
vẫn còn xuất hiện một trận kinh điển chuột đấu với voi nữa." 


Mọi người đều nghe mà kinh ngạc, rồi trầm ngâm suụ nghĩ hồi lâu mà vẫn lấu làm khó hiểu, đặc 
biệt là Nhạc Dương và Trương Lập. Hai người này xuất thân bộ đội, đều cho rằng nếu quả thực 
tôn tại binh đoàn thú chiến thật, thì ít nhất họ cũng phải nghe nói đến, chứ không thể hoàn toàn 
mù tịt thế nàu. Đối với những người khác, điều Lạt ma Á La vừa nói đa phân đều là những thứ 
chỉ có trong truyện thần tiên trích quái hay tiểu thuyết thông tục. Nhưng chiến tượng của Thái 
Lan và thần ngưu thiên binh của Vương triểu Khổng Tước bên Ấn Độ thì đúng là sự thật không 
thể tranh cãi. Thời xưa ở hai quốc gia nàu, hai loại động vật đó đúng là được phiên vào binh 
chủng riêng, đã từng lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường. Ở Thái Lan và Ấn 
Độ, hai loại động vật nàu vẫn còn được sùng bái kéo dài mãi cho đến ngày nau. 


Nhạc Dương hỏi: "Tôi...tôi không hiểu cho lắm, đại sư, nếu thú chiến có uy lực lớn mạnh như 
thế, tại sao không được vào biên chế chính quy của quân đội đề phát dương mở rộng ra, mà trái 
lại phải chìm dần vào quên lãng thế? " 


Lạt ma Á La nói: "Không sai, đây đúng là một vấn đề khiến người ta khó hiểu. Tôi có thể nói với 
mọi người một cách đơn giản, ở đây có hai nguyên nhân: thứ nhất, đó là một chức nghiệp đặc 
thù, cũng từng được coi là một trong những ba chức nghiệp bí truyền của đất Tạng - Thao thú 
sư, thuật sĩ điều khiển thú! " 


Trang 887/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 27 - Sự Ra Đời Của Quan Đạo Ảnh 
Sáng 


Thao thú sư! " Trác Mộc Cường Ba thâm chấn động trong lòng, lờ mừ có cảm giác như nắm bắt 
được điều gì đó. 


Lạt ma Á La nói: "Đúng vậy. Muốn dùng động vật làm một binh chủng chiến đấu không đơn 
giản chỉ nói mà được, phải có những người chuyên môn chỉ huy diều khiển bọn chúng, để chúng 
dựa theo phương sách đã định sẵn mà tiến hành mai phục, tấn công ban đêm, tập kích, bày trận 
mà không trở ngược lại làm tổn hại đến phe mình, tất cả những việc này đều phải nhờ vào thao 
thú sư mới thực hiện được. Nói một cách đơn giản hơn, vai trò của họ cũng giống như những 
người huấn luyện thú dạy hổ nhảy qua vòng, cá heo húc bóng trong rạp xiếc vậu, nhưng điểm 
khác biệt là công việc của họ khó khăn hơn rất nhiều. Giữa chiến trường, trong chớp mắt đã có 
ngàn vạn biến đổi, muốn điều khiển một đám động vật có thể tiến lui như ý, tiến thì về phía 
trước mà lùi thì về phía sau, hai cánh hợp vây, chia đường xuất kích, diệt từng bộ phận, tiềm 
phục rồi tập trung, ngoài việc phải hoàn toàn nắm bắt được tập tính và ưu thế của các lòai động 
vật ra, còn cần những thủ đoạn điều khiển thao túng đặc biệt khác - những thủ đoạn này chính 
là tuyệt kỹ bí mật không bao giờ để người ngoài biết được của các thao thú sư. Đến giờ, thì tôi 
có thể nói với mọi người tại sao thú chiến lại dần dần lui khỏi vũ đài lịch sử được rồi. Đó chính là 
vì các tuyệt kỹ của thao thú sư xưa nay vẫn là đơn truyền một mạch và chỉ truyền miệng. Khi 
một thao thú sư chết đi mà không có truyền nhân kế thừa, thì cũng đồng nghĩa với một loại 
tuyệt kỹ điểu khiển thú đã thất truyền. Có thể lấu một ví dụ đơn giản thế này, trước khi triều 
Thanh tiến vào Sơn Hải quan, kỹ thuật điều khiển chim ưng Hải Đông Thanh của họ đã trải 
quan năm triểu đại Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh, đạt đến mức độ cao nhất của huấn luyện 
và thuần dưỡng động vật, từ bắt dụ ưng non, đến luyện ưng cất cánh, buộc thừng, giảm béo, thả 
ưng, cả quá trình hết sức hệ thống và khoa học, có thể nói là đã tổng kết được kinh nghiệm của 
những thế hệ đi trước, nhưng từ sau khi tiến vào quan nội, chưa đầu một trăm năm, đã không 
thể tìm đâu ra một người luyện ưng chính thống nữa rồi, càng không cần nói đến chuyện huấn 
luyện ra được trinh sát tiên phong trên chiến trường- chiến ưng. Không thể nói là người cẩm 
quyền trong triều đình Mãn Thanh không coi trọng, không thích mà nó tự thất truyền thôi. Chỉ 
đơn giản như vậy thôi, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả." 


Bọn Trác Mộc Cường a nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra được phần nào. Giáo sư Phương 
Tân lại hỏi: "Vậy còn nguyên nhân thứ hai? ” 


Lạt ma Á La mỉm cười đáp: "Nguyên nhân thứ hai càng dễ lý giải hơn. Thú chiến là phải cần 
đến các loài thú hung mãnh, mà xưa nay chỉ dã thú mới có răng nhọn vuốt sắc, nhưng cùng với 
sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội loài người, các loài mãnh thú sở hữu những vũ 
khí sắc bén, và sức mạnh đáng sợ đồng thời cũng trở thành kẻ địch lớn nhất của con người, 
không thể có chuyện ai ai cũng là thao thú sư được, thái độ của người bình thường đối với chúng 
xưa nay vẫn là...giết chết không thal Lãnh địa của loài người càng lúc càng mở rộng, số lượng 
hung cầm mãnh thú cũng mỗi lúc một ít, vậy thì còn thú chiến nỗi gì nữa? Vẫn lấy thí dụ là chim 
ưng Hải Đông Thanh nhé, những người huấn luyện chim ưng thời đầu còn có thể đem tuyệt kỹ 
luyện chim ưng truyền cho con cháu, nhưng các thế hệ sau đến con chim ưng trông như thế nào 


Trang S88/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn chẳng biết, cũng chẳng bắt được con Hải Đông Thanh nào, vậy thì còn huấn luyện làm sao 
được? tự nhiên là tuyệt kỹ cũng theo đó mà thất truyền thôi, hai nguyên nhân này bổ sung cho 
nhau, vậu nên muốn trùng diễn lại cảnh tượng trên trời rợp cảnh chim ác chiến, dưới đất dã thú 
chạy cuồng loạn, các loài thủy tộc làm tắc cả dòng sông thời Xuân Thu Chiến quốc trong thời 
nhà Thanh là không thể được. Tôi nhớ có một vị thao thú sư từng để lại những lời đầy tiếc nuối 
thế này: thời thượng cổ, người bị thú bắt nạt, thời trung cổ, người và thú đồng cư, thời hậu cổ, 
người mạnh thú thưa, còn đến thời chúng ta bây giờ, cái được gọi là thú ấu, đại đa số đã thành 
động vật tuyệt chủng cả rồi, cho dù có còn lại, thi cũng là loài vật đang mấp mé bên bờ tuyệt 
chủng. Xã hội con người sẽ càng ngày càng thêm văn minh, mà xã hội văn minh thì sẽ không 
thể dung chưa được các loài dã thú." 


Nói đến đâu, lạt ma Á La ngưng lại nhấp một ngụm nước. Nhạc Dương lấy làm lạ nói: "Theo 
cách nói của đại sư, cái nghề thao thú sư này từ thời thượng cổ đã có rồi, tại sao lại trở thành cái 
gì mà ba chức nghiệp bí truyền của Tây Tạng thế? " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Ừm, chuyện này liên quan đến chủ đề mà chúng ta sẽ nói sau, tôi còn 
phải giải thích với mọi người thêm một chút nữa. Ít nhất mọi người đã hiểu rõ rằng trong lịch sử 
đã từng xuất hiện thú chiến và có một chức nghiệp là thao thú sư, nhưng bọn họ đã dần bị tiêu 
vong. Tuy nhiên, trên cao nguyên này, thú chiến lại đã tìm được mảnh đất phù hợp để phát 
triển. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tóm lại là đến thời kỳ Tạng vương Tùng Tán Can Bố, 
việc sử dụng thú chiến trên cao nguyên đã phát triển đến đỉnh cao, giống như thời Xuân Thu 
chiến quốc ở vùng Trung Nguyên vậy, chức nghiệp thao thú sư lúc này cũng đạt đến sự đột phá 
xưa nay chứ từng có, đó chính là thao túng điều khiển một loại động vật tiến lên cùng lúc thao 
túng nhiều loại động vật." 


Thấy mọi người không hiểu, lạt ma Á La lại giải thích: "Chắc là mọi người vẫn chưa hiểu rõ, 
trước đó đại đa số các thao thú sư đều chỉ hiểu biết, quen thuộc và có thể thuần dưỡng điều 
khiển một loại động vật nào đó. Chẳng hạn như tổ tiên khai quốc của nước Tần là Tần Phi, ông 
ta chính là một vị thao thú sư thực sự, kỹ thuật nhìn ngựa và huấn luyện ngựa của ông ta e rằng 
Bá Nha cũng khó bì nổi. Chính vì giỏi huấn luyện ngựa mà Tần Phi được vua nhà Chu coi trọng, 
ban thưởng cho cả đất phong, nhờ vậy mới có nước Tần. Còn trong thời kỳ chiến tranh tàn khốc 
nhất trên cao nguyên Thanh Tạng, những thao thú sư chỉ có thể thao túng một loài động vật đã 
không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của chiến tranh nữa. Vì vậu đã ra đời thế hệ thao thú sư 
mới, có thể thao túng điều khiển nhiều loài động vật, đồng thời biết rõ nhược điểm của thú 
chiến đấu của phe đối phương. Từ đó trở đi, những người có hiểu biết về chức nghiệp này đều 
chỉ coi những nhân vật nắm vững tập tính của nhiều loài động vật khác nhau, trong chiến đấu 
không những có thể thao túng thú chiến đấu của phe mình, mà còn có thể lợi dụng nhược điểm 
của thú chiến đấu phe đối phương để phản kích mới là các thao thú sư - thuật sĩ điều khiển thú 
chân chính. Vì vậy, Tâu Tạng cũng được coi là vùng đất phát nguyên của thao thú sư. Còn 
những con thú chiến đấu tham gia thú chiến trên cao nguyên Thanh Tạng này cũng có danh 
xưng riêng... 


"Chúng chính là thụy thú bảo vệ bốn phương! " Trác Mộc Cường Ba thốt lên. 


Lạt Ma Á La mỉm cười: "Đúng vậu, trải qua thăng trầm lịch sử, trong quá trình tiêu vong của thú 
chiến, những con thú chiến đầu đã dân dân diễn hóa thành thụy thú bảo vệ bốn phương, hau 
còn gọi là thủ hộ linh. Trong lòng mọi người, chúng là thần thú may mắn bảo vệ nhà cửa quê 
hương họ, nhưng đại đa số họ lại không biết rằng những con thú may mắn này thực ra đã từng 


Trang 889/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là một lực lượng chiến đấu không thể thiếu trong những trận chiến bảo vệ Nhà cửa quê hương. 
Cường Ba thiếu gia hiểu được đến đây, vậy thì tôi có thể kể với cậu về lịch sử của chiến ngao 
được rồi. Còn nhớ khi ở châu Mỹ, tôi từng nói với cậu rằng trong lịch sử Thổ Phồn từng có một 
đạo quân, trong đó mỗi binh sĩ đều phối hợp với một chiến ngao, và bọn họ đã trở thành thần 
thoại bất bại trong lịch sử chiến tranh hau không? " 


Lạt ma Á La vừa nhắc gần như tất cả đều khẽ kêu lên một tiếng: "Đạo quân ánh sáng! " Mỗi 
người đều bừng tỉnh ngộ, đây chính là điều mà họ vẫn luôn muốn biết, nguyên nhân tại sao Đạo 
quân Ánh sáng lại bất bại. Trác Mộc Cường Ba vỗ mạnh một phát lên trán, sao gã lại không liên 
hệ Đạo quân Ánh sáng với chiến ngao mà lạt ma Á La nhắc đến trong rừng rậm nguyên sinh 
châu Mỹ chứ, bản thân thật đúng là quá ngu độn. 


Lạt ma Á La nói: "Không sai, chính là Đạo quân Ánh sáng. Để mọi người hiểu sâu thêm nữa về 
quan hệ giữa Đạo quân ánh sáng và chiến ngao, tôi cần nói trước về tình hình phát triển của thú 
chiến và hoàn cảnh lịch sử của cao nguyên Thanh Tạng lúc bấy giờ. Thực ra, trong rất nhiều câu 
chuyện của Tây Tạng đều có nhắc đến thú chiến, chỉ có điều mọi người xưa nay chưa từng chú Ú 
đến mà thôi. Thú chiến truyền vào Tây Tạng từ bao giờ, hay từ thời cổ vùng đất này đã có sẵn 
hình thức chiến tranh ấu rồi, điểm này thì không thể khảo chứng, tôi cũng không có cách nào 
giải thích được. Thú chiến xuất hiện sớm nhất trong các ghi chép lịch sử của Thổ Phồn có lẽ 
phải truy ngược đến tận thời kỳ Thất xích Thiên vương.” 


Giáo sư Phương Tân bỏ kính xuống, lấy mảnh vải lau lau. Ông cũng biết, Thất xích Thiên vương 
là bảy đời quân chủ khai quốc trong truyền thuyết của vương triều Thổ Phồn, nghe nói đều là 
những thần nhân hạ phàm, có phép thần thông, sau khi chết thì hóa thành cầu vồng hoặc đi lên 
bậc thang trời mà trở về thiên giới. Nhưng trong ấn tượng của ông, hình như chẳng hề có tư liệu 
nào liên quan đến thú chiến thời kỳ đó cả. 


Chỉ nghe lạt ma Á La nói: "Có lẽ mọi người đều biết, tương truyền bảy đời quân chủ đầu tiên 
sau khi Thổ Phôn khai quốc đều không giống người thường, trên đầu có trụ sáng cao một thước, 
là do thần ban cho người Tạng để làm Vương, sau khi chết không có di thể mà đều quy về 
quầng sáng trên đỉnh đầu. Nhưng từ đời Tạng vương thứ tám, Chỉ Cống tán phổ, bọn họ không 
thể về trời được nữa, bởi vì Chỉ Cống tán phổ bị một đại thần của ông ta là La Ngang dùng tên 
bắn chết, Chỉ Cống tán phổ có nghĩa là vị tán phổ bị giết chết". Theo sách Đôn Hoàng Bản Thổ 
Phỏn lịch sử văn thư ghi chép: "Vương này (chỉ Chỉ cống tán phổ) là con của thiên thần, dù thể 
hình như người bình thương, nhưng lại đặc dị khác hẳn người thường, có thần thông bay được cả 
lên thiên giới. Vương tiín cuồng ngạo kiêu căng, thường lệnh cho thuộc hạ cùng mình tỉ võ thi 
tài. Lần cuối cùng ông ta gọi một vị đại thần tên là La Ngang Đạt Tư đến tỉ võ." La Ngang tự 
nhận mình không phải là đối thủ của Tán phổ, không chịu so tài. Chỉ Cống cứ bức ép bằng 
được. Vậy là La Ngang đành nói với Chỉ Cống: "Thần là thần tử, ngài là quân chủ, thần tử quyết 
chiến với quân chủ là đại nghịch, vì vậu kính mong bệ hạ lúc quyết chiến hãy mang kính hộ tâm, 
trên vai dùng da cáo làm trang sức, khi bắt đầu hãy xoay đao múa trên đỉnh đầu." Thực ra đây 
chính là một cái bẫu dành cho Chỉ Cống, vì Chỉ Cống có phúc của tổ tiên lưu lại và có thần hộ 
mệnh, La Ngang không thể giết nổi ông ta. Chỉ Cống đã mắc mưu, La Ngang lại nói: ; Lúc khai 
chiến thần sẽ dâng âm nhạc lên kính bệ hạ, ngoài ra xin cho phép thần mang theo hai trăm con 
bò." Chỉ Cống không thèm để mắt đến những chuyện này, chỉ mộag lòng muốn quyết đấu ngav. 
La Ngang cho một trăm con bò thổ muội than, một trăm con khác buộc lông trên mình. Lúc 
khai chiến, La Ngang lấy danh nghiẽ dâng âm nhạc lên gõ chiêng khua trống ầm ï, đàn bò bị 


Trang 890/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kinh động liền chạy tóe ra tứ tán, lông và muội than bay lẫn vào nhau, bụi mù mịt che mờ cả 
bầu trời, tất cả binh sĩ đều không nhìn thấy gì, chỉ trông thấy kính hộ tâm trước ngực Chỉ Cống 
phát sáng. La Ngang liền bắn tên giết chết Chỉ Cống, không hề dùng đến thiên quân vạn mã gì. 
Chỉ Cống cũng không hóa ổởi trong ánh sáng như các tổ tiên của ông ta." 


Nghe hết câu chuyện, Trương Lập lấy làm thất vọng, khẽ lầm bẩm: "Đây mà là thú chiến à? " 
Chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân là nhận ra chút gì đấy như hình thức ban đầu 
của thú chiến. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Câu chuyện này thì tôi cũng biết, nhưng thế vẫn còn chưa hết, nó vẫn 
còn nửa sau nữa mà." 


Lạt ma A La nói: “Theo những gì chúng tôi khảo chứng được, nửa sau của câu chuyện bị ngờ là 
do đời sau thêm thắt vào, vì khi ấu chó ngao vẫn còn chưa xuất hiện trên vũ đài lịch sử." 


"Ô" Giáo sư Phương Tân có chút thất vọng, vì đây là một trong những truyền thuyết lịch sử nổi 
tiếng nhất về chó ngao Tây Tạng mà họ biết. 


Lạt ma Á La nói: "Đâu chính là câu chuyện về thú chiến sớm nhất được ghi chép lại, cũng tương 
đối nổi tiếng. Những chuyện cũng khá nổi tiếng khác còn có "Vua chuột và quốc Vương", "Bò 
Yak trắng", "Anh hùng đẻ trứng..." Trong các sử thi sau nàu như Ban Mã Qua Đường, Cách Tát 
Nhĩ Vương lại càng ẩn chưa nhiều thông tin về thú chiến, tôi không lấy ví dụ cụ thể nữa. Vậy là 
đến thời Tạng vương Tùng Tán Can Bố, thú chiến đã phát triển hoàn thiện. Đồng thời trên cao 
nguyên lúc này các bộ tộc đã phát triển, nhưng đứng trước thú chiến đấu, sức mạnh quân sự của 
con người có phần vếu ớt, thành ra các thế lực đều chú ý phát triển một cách quy mô lực lượng 
thú chiến, quốc gia nào cũng có một hoặc hai loại thủ hộ linh của riêng mình. Loại thủ hộ linh 
phổ biến nhất trên cao nguyên chính là bò Yak, loài thú chiến đấu thể hình to lớn, lực đâm húc 
mạnh mà lại dễ thuần dưỡng này là quân chủ lực của thú chiến thời đó. Chẳng hạn như trong 
câu chuyện mọi người vừa nghe đó, thủ hộ linh của Thổ Phồn lúc đầu cũng là bò Yak. Thanh 
Tạng cao nguyên thời kỳ nàu cũng hệ như thời Xuân Thu Chiến quốc ở Trung Nguyên vậy, chư 
hầu tranh bá, phía Đông Thổ Phỏn có Đa Di, Đảng Hạng, Bạch Lan; phía Bắc có Tô Tì, Thổ 
Dục Hồn, Hoắc Nhĩ, phía Tây có Tượng Hùng, các nước nhỏ hơn thì càng không đếm xuể. Thổ 
Phồn ở giữa, quần hùng cát cứ xung quanh, nhưng cũng không phải là quốc gia lớn mạnh nhất, 
quốc lực chỉ hơn được Tô Tì, Bạch Lan có thể nói là không phân cao thấp với Đảng Hạng, Thổ 
Dục Hồn. Còn cường thịnh nhất thời bấy giờ, phải nói đến Tượng Hùng ở phía Tây. Tượng 
Hùng đất rộng người đông, binh lực hùng hậu, thủ hộ linh của quốc gia này lại càng là loại mạnh 
trong những loại mạnh. Bích họa mà chúng ta thấy trong Đảo huyền Không tự đủ để chứng 
minh điểm này rồi, thủ hộ linh của họ chính là sói và đại kim bằng, dùng sói chiến đấu với bò 
Yak là đã có ưu thế bẩm sinh, thừa sức uy hiếp những nước nhỏ khác trên cao nguyên này. Chỉ 
có điều đến thời Tạng vương Tùng Tán Can Bố, Tượng Hùng không biết tiến thủ, quốc lực ngàu 
một su vong yếu kém, nhưng lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa. Thổ Phồn thực sự không nuốt 
trôi được khúc xương cứng Tượng Hùng này." 


Lạt Ma Á La ngưng lại một chút rồi tiếp lời: "Tạng vương Tùng Tán Can Bố, tương truyền từ 
nhỏ đã hùng tài đại lược, là một kỳ tài quân sự nghìn năm hiếm gặp. Cha bị gian thần giết hại, 
nghe nói chỉ mới mười ba tuổi ông đã dựa vào trí tuệ hơn người của mình, bắt được tên hung thủ 
báo thù cho cha; mười lăm tuồi đã "lực bạt sơn hề khí cái thế”, hùng tâm tráng trí cao ngất, 
quvết ý nhất thống cao nguyên. Vị Tạng vương trẻ tuổi cũng biết rằng, Tượng Hùng ở phía Tâu 


Trang S91/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là cường quốc đứng đầu trên cao nguyên, lại ở phía sau nước mình, đánh Tượng Hùng thì không 
thể đánh được, mà nếu xuất binh tấn công các nước khác, lại có khả năng bị Tượng Hùng thừa 
cơ lấn đánh, nhưng, Thổ Phồn muốn phát triển cường thịnh, vẫn buộc phải chinh phục Tượng 
Hùng trước. Đúng lúc vị quân chủ trẻ tuổi không nghĩ ra kế sách nào, thì có thể nói là trời chiều 
lòng người, Tượng Hùng vương đã đích thân đem hai nhân tài đến tận tay Tùng Tán Can Bố. 
Đó chính là những người đã sáng lập ra Đạo quân Ánh sáng, về sau trở thành hai đại gia tộc tay 
trái tau phải của các đời quân chủ Thổ Phồn, và được sủng ái cho đến tận khi Thổ Phỏn diệt 
vong, gia tộc họ Vi và họ Nương. Nương thị và Vi thị vốn là quý tộc Tượng Hùng. Cảnh ngộ họ 
gặp phải Tượng Hùng được viết trong một bộ sử thi khác. Tóm lại là họ không còn bằng lòng 
với sự thống trị của Tượng Hùng vương nữa, mà chạy sang đứng dưới cờ của Thồ Phồn. Việc 
đàu tiên những người này nói với Tạng vương Tùng Tán Can Bố khi vào diện kiến chính là họ 
sẵn lòng giúp Tạng Vương xây dựng một đạo quân vô địch. Đề nghị đó không hẹn mà trùng hợp 
với suy nghĩ của Tạng vương trẻ tuổi. Vậy là Tùng Tán Can Bố liền giao hết việc nàu cho hai 
người hoàn thành, người ta vẫn nói "tri nhân thiện nhậm", chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Từ đó 
trở đi, vị bá chủ Thổ Phôn bắt đầu thay đổi khí khái coi thường cả thiên hạ trước đó, ẩn giấu khí 
thế, trong thì tạo phúc làm giàu cho quốc dân, sửa đổi pháp quy, thúc đấu sản xuất, phát triển 
kinh tế; bên ngoài đối chọi với cường địch, thông hôn nhân, liên lạc với những nhánh đồng 
tông. Kết giao nước xa, đánh nước gần, ông ta ẩn nhẫn, chờ đợi, chờ đợi đến ngaà đại quân vô 
địch kia có thể xuất chinh chiến đấu! Nếu nói nhà Tần lớn mạnh nhờ Thương Ưởng biến pháp, 
thì Thổ Phôn lớn mạnh, kẻ biến pháp chính là bản thân người thống trị. Tùng Tán Can Bố vừa 
có khí thế của Sở Bá vương, lại kiêm cả kỳ tài tuyệt thế của Gia Cát lượng. Cả cao nguyên cuộn 
lên dòng chảy ngầm mãnh liệt trong bầu không khí vừa căng thẳng lại vừa bình lặng, thai nghén 
một trận đại biến cố xưa nay chưa từng có, một biến cố đã được trời cao định sẵn là do vị Tạng 
vương vĩ đại nhất trong lịch sử cao nguyên, Tán phổ Tùng Tán Can Bố thực hiện." 


Giọng của Lạt ma Á La kể rất bình tĩnh, nhưng bọn Ba Tang, Nhạc Dương, Trương Lập nghe 
mà thấy máu nóng bừng bừng. Trước bọn họ chỉ biết Tùng Tán Can Bố được gọi là một bậc đại 
kỳ tài hiếm có của cao nguyên Thanh Tạng, nhưng công tích lớn lao mà ông lập nên khiến tất 
cả đồng bào người Tạng đều lấu đó làm niềm kiêu hãnh của mình, trước ông, chưa từng có vị 
Vương nào làm nổi, sau ông, cũng không có vị Vương nào vượt qua được. Giờ đâu, tất cả những 
công tích của vị con trời nàu đang được tái hiện lại một cách sinh động qua lời kể của lạt ma Á 
La. 


Lạt ma Á La lại tiếp tục: "Đạo quân Ánh sáng từ ngày bắt đầu thành lập đã đặt ra mục tiêu 
không giống với bất cứ binh chủng nào khác. Nương thị và Vi thị cho rằng, thú chiến đã phát 
triển đến tột đỉnh, rất khó có đột phá nữa, nhưng binh sĩ thì khác, bọn họ còn có thể mạnh hơn, 
nhanh hơn nữa. Nếu không thể lau động khí thế thiên quân vạn mã đất rung núi chuyển của thú 
chiến, thì hãy sửa đổi sách lược linh hoạt, mà chỉ có người với người mới có thể phối hợp điều 
hòa với nhau tốt hơn, có thể phản ứng với muôn vàn biến đổi trong nháy mắt trên chiến trường, 
không thể nói là người lại không bằng thú chiến được. Dựa vào lý luận này bọn họ đã hoàn toàn 
phá vỡ cách biên chế binh chủng thông thường, đơn vị tác chiến nhỏ nhất là một tiểu đội năm 
người, có một tiểu đội trưởng, năm tiểu đội hợp lại thành một trung đội, có một trung đội trưởng 
và một trung đội phó; năm trung đội biên chế thành một đại đội; có một đại đội trưởng và một 
đại đội phó cùng bốn chánh phó tham mưu. Khi đánh trận lấy đại đội làm đơn vị cơ bản, điều 
động thống nhất, đại đội trưởng chết trận thì đại đội phó chỉ huy, đại đội phó chết trận thì tham 
mưu chỉ huụ, nếu các chỉ huụ cao nhất của đại đội đều tử trận hết, toàn bộ đại đội ấy còn có thể 
chia lẻ ra, phân thành các trung đội do trung đội trưởng dẫn đầu tác chiến. Nếu thực hiện các 


Trang 892/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiệm vụ như tập kích, đánh chặn, ám sát, thì mỗi tiểu đội là một đơn vị tác chiến, vì chỉ có biên 
chế năm người nên tính cơ động và linh hoạt của họ rất cao. Nương thị và Vi thị đã gắng hết sức 
lực tâm tư, quyết huấn luyện cho đội quân này dù chỉ còn lại một binh sĩ, thì binh sĩ ấu cũng phải 
có sức chiến đấu khiến kẻ địch khiếp sợ. Những binh sĩ nàu ngoài đặc điểm của quân nhân bình 
thường như có thân thủ hơn người, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, còn có nhiều năng 
lực hết sức đặc thù khác, như có thể ngày đêm hành quân hai trăm dặm, có kỹ năng sinh tổn nơi 
hoang dã tuyệt hảo, có thể ẩn mình dưới lớp tuyết, cũng có thể ngụy trang thành một lùm cỏ di 
động. Trong tiểu đội năm người, ít nhất có một lợi bản, có thể nhận biết các loài thảo dược, xem 
bệnh cứu người, đồng thời tinh thông giải phẫu, có thể thực hiện những ca phẫu thuật đơn giản 
trong lúc hành quân; một người là vu cổ sư, tỉnh thông các cáh thức giết người và tra tấn, đồng 
thời sở trường dùng độc; một trinh sát thông thuộc các loại địa hình, có thể nhận biết dấu chân 
ngựa và vết tích của bò dê để lại mà biết được sĩ số cùng hướng đi của kẻ địch; một thần xạ thủ 
có thể kéo cung cứng, bắn xa ngoài hai trăm bước chân; một người có biết thuật ngụy trang, có 
thể lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để bố trí cạm bẫy bắt người và dã thú..." 


Lạt ma Á La cứ thao thao bất tuyệt nói tiếp, ba người xuất thân là bộ đội là Ba Tang, Nhạc 
Dương và Trương Lập từ nãy đã thầm kinh hãi thốt lên trong lòng: "Biên chế của bộ đội đặc 
chủng! " Không nghi ngờ gì nữa, lúc nàu họ đang được nghe nói về một đạo quân bộ đội đặc 
chủng đã được huấn luyện từ hơn một nghìn năm về trước; họ có lú do để tin rằng, với khả năng 
chiến đấu của đội quân này, ở thời kù ấu, nó thực sự không hổ với danh hiệu vô địch một chút 
nào. Nhạc Dương lại còn liên hệ cả đến Đảo Huyền Không tự, chỉ luận về thân thủ, bộ đội đặc 
chủng ngày nay còn không bằng bộ đội đặc chủng cổ từ nghìn năm trước ấy chứ. Có điều rất 
nhanh sau đó anh lại tự phủ định ý nghĩ nàu của mỉnh, khi ấy Đảo Huyền Không tự vẫn còn 
nằm trong địa giới Tượng Hùng, vậu thì đợt huấn luyện đầu tiên của Đạo quân Ánh sang không 
thể nào ở bên trong Đảo Huyền Không tự được. 


Cuối cùng lạt Ma Á La nói: "Đương nhiên trong quân đội còn có cả các chức nghiệp đặc thì như 
thao thú sư, ảo thuật sư, cơ giới sư, thuật sĩ thiên khí về sau này. Những binh sĩ giữ chức này 
thông thường đều một người tỉnh thông nhiều loại kỹ năng. Đại quân đã hình thành, nhưng vẫn 
không dám vọng động, vì khi ấy TượngHùng còn sở hữu thủ hộ linh mạnh nhất trên cao 
nguyên, còn Đạo quân ánh sáng thì mới từng diễn luyện chiến đấu với quân bò Yak. Tạng vương 
phát hiện ra, quân Ánh sáng ngoài chiêu tránh mũi nhọn tấng công của bò Yak, dẫn dụ cho 
chúng tản ra rồi tung đòn quyết định, thì rất khó chiếm được lợi thế nào khác trên chiến trường. 
Họ có thể chiến thắng quân đội Tượng Hùng sở hữu thủ hộ linh mạnh nhất cao nguyên hay 
không, điều này thực sự khiến người ta lo lắng. Vậy là, Tạng Vương quyết định, nhất thiết phải 
tìm cho ra các đặc điểm của thủ hộ linh nước Tượng Hùng, đồng thời, Thổ Phồn cũng phải có 
thủ hộ linh mới, một loài thủ hộ linh mạnh mẽ hơn nữa, có thể khắc chế được thủ hộ linh của 
Tượng Hùng. Ông gả em gái ruột của mình cho Tượng Hùng để biểu thị tình hữu hảo, đồng thời 
ký một loạt điều ước hòa bình, lấy được cảm tình của Tượng Hùng vương. Em gái Tạng vương là 
Trại Mã Cát phụ trách nhiệm vụ nặng nề là thăm dò thủ hộ linh của Tượng Hùng. Nàng ta viết 
những thông tin thu thập được lên chiếc khăn đầu gắn đầu Lục Tùng thạch gửi vẻ Thổ Phồn 
tặng cho Tùng Tán Can bố. Người đời chỉ biết Trại Mã Cát bị chồng ghẻ lạnh, mới dùng Lục 
Tùng thạch và khăn đầu tượng trưng cho sự dũng mãnh của đàn ông và sự yếu mềm của đàn bà 
để kích động Tùng Tán Can Bố xuất chinh tấn công Tượng Hùng, chứ không hẻ hiểu rằng bên 
trong chiếc khăn ấy lại giấu bí mật của thủ hộ linh nước Tượng Hùng, chữ viết Trại Mã Cát sử 
dụng chính là Tạng văn, khi đó vừa mới được sáng tạo ra, vẫn còn là một bí mật cấp cao của 
Thổ Phồn. Đồng thời, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Nương thị và Vi thị cũng phát hiện ra ở 


Trang 893/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đảng Hạng có một loài động vật mạnh mẽ gọi là ngao. Sau bao nhiều năm chịu cảnh vô danh 
tiểu tốt trong hàng rào của các bộ lạc, trong vườn sau của các tộc trưởng, cuối cùng chó ngao 
Tây Tạng cũng gặp được Bá Lạc của mình. Để nắm bắt được phương pháp thuần dưỡng loài thủ 
hộ linh hoàn toàn mới này, đồng thời phá giải thủ hộ linh của Tượng Hùng, Tạng vương Tùng 
Tán Can Bố hạ lệnh, yêu cầu mỗi tiểu đội đều phải có binh sĩ tinh thông thuật thuần dưỡng, 
không hạn chế là thuần dưỡng loài động vật nào. Vậy là một chức nghiệp hoàn toàn mới ra đời." 


"Thế chiến ngao không phải là thủ hộ linh của Đảng Hạng à? " Nhân lúc lạt ma Á La ngưng lại 
lấy hơi giây lát, Nhạc Dương tranh thủ đặt câu hỏi. 


"Khi ấu thì vẫn chưa, " lạt ma Á La đáp: "Khi ấu chó ngao ở Đảng Hạng chẳng qua chỉ là chó 
ngao thông thường, không thể coi là chiến ngao được, vì tính tình hung dữ, kiêu ngạo, ngỗ 
ngược nên từ đầu chó ngao đã là một loài mãnh thú cực khó huấn luyện thuần dưỡng rồi. Các 
thao thú sư thời cổ từng nói thế nàu, thuần hổ khó, khó hơn thuần sói mười lần; nhưng thuần 
ngao còn khó hơn thuần hổ, nuôi ba con hổ cũng không nhọc sức bằng một ngao, nếu được 
chiến ngao, tau vin mái bạc khóc. Ý muốn nói, thời gian để huấn luyện được một con ngao hợp 
tiêu chuẩn đủ để huấn luyện được ba con hổ, mà muốn huấn luyện con ngao đạt tiêu chuẩn ấy 
thành chiến ngao, thì tóc người huấn luyện đã bạc cả rồi. Vả lại loài thú này sức khỏe vô cùng, 
thường tự làm theo ú mình, cho dù có đưa ra chiến trường cũng không thể khống chế nổi, nếu 
chỉ là binh sĩ thông thường còn có thể bị cho ngao kéo lê đi. Khả năng chiến đấu của Đạo quân 
Ánh sáng vượt xa quân sĩ thông thường, nên có thể khống chế được loài vật này. Khi ấu Tùng 
Tán Can Bố thu được ba trăm con ngao, chắc là mỗi tiểu đội được phân một con. Ngao đó cũng 
chưa thể coi là chiến ngao, bất quá chỉ có thể gọi là chó ngao trinh sát thôi, nhưng thị giác, 
thính giác, khứu giác của chúng đã hỗ trợ rất lớn cho đội quân vô địch này, đồng thời khiến họ 
trở thành một quân đoàn khủng bố có thể tác chiến cả ngày lẫn đêm. Từ đó trở đi, Đạo quân 
ánh sáng bắt đầu rèn luyện trên chiến trường, trước tiên họ giúp Thổ Phồn thu phục các bộ tộc 
Tô Tì, Đạt Ba, phía Bắc phá Thổ Dục Hồn, phía Đông chinh phạt Đảng Hạng, còn vượt xa đến 
tận Trung Nguyên, đã có mấy bận giao tranh với quân Đại Đường hùng mạnh. Chiến ngao trải 
qua chiến tranh rèn luyện, dân dần đã dung hợp với đạo quân ánh sáng, càng về sau càng ăn Ú, 
từ ba trăm con thuở ban đầu, đến trước trận chiến cuối cùng với Tượng Hùng, Đạo quân ánh 
sáng đã có hơn năm nghìn con chiến ngao đạt chuẩn, đồng thời họ cũng tôi luyện bản thân 
thành một đạo quân sắt thực sự, mặc dù quân số không đông, nhưng người người đều có thể lấu 
một địch trăm. Đến trận quyết chiến cuối cùng, Tùng Tán Can Bố lại điều động từ Đảng Hạng 
thêm năm nghìn chó ngao thường hoàn thành chỉ tiêu một người một ngao. Đội ngũ kỳ quái nàu 
chính là Đạo quân Ánh sáng mà đời sau vẫn xưng tụng là đạo quân vô địch đấu. Bọn họ vẫn giữ 
hình thức này cho đến cuối cùng khi toàn quân đều bị tiêu diệt. Có câu biết người biết ta trăm 
trận trăm thắng, khi đó Đạo quân Ánh sáng đã biết thủ hộ linh của Tượng Hùng là tổ hợp đại 
kim bằng và chiến lang, loài sói tính tình hung dữ, nanh sắc vuốt nhọn, lại có thiên bẩm tác 
chiến theo bầy đàn, khi chiến đấu thường tập trung thành từng nhóm từ mười đến mười lăm con 
sói, chia nhau các hướng, tổng số toàn quân ước chừng năm vạn; Kim bằng ước chừng cũng có 
khoảng hơn nghìn con, số lượng tuy ít, nhưng hai mắt đại kim bằng như hai ngọn đuốc, thiện 
chiến trên không, từ trên cao bổ xuống, thế lớn lực mạnh, không thể ngăn chặn cũng không thể 
đề phòng, hơn nữa đại kim bằng lại chuyên mổ mù mắt quân địch, tổ hợp sói - ưng ấy đúng là 
rất khó phá giải." 


Nói tới đâu, lạt ma Á La thở hắt ra một hơi dài, hai mắt khép hờ, mọi người bất giác đều nín thở 
chờ nghe về cuộc quvết chiến cuối cùng giữa đạo quân ánh sáng và Tượng Hùng một nghìn năm 


Trang 894/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


về trước, cả căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng dị thường. 


Trang 8952.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 28 - Trận Chiến Nghỉn Năm 


Ngữ điệu của lạt ma Á La thấp trằm mà mạnh mẽ, chỉ nghe ông chậm rãi nói: "Có điều cũng 
không phải là không có cách phá giải. Vi thị và Nương thị cho rằng sói tính tình tham lam, khát 
máu lại ưa bạo lực, không giống như chó, không thể hoàn toàn thuần hóa, khi xuất chiến, phía 
Tượng Hùng nhất định sẽ mặc cho bảy sói phóng túng, tựa như mãnh hổ rời chuồng, để mặc 
chúng thi nhau cắn xe mục tiêu, vì thế có thể lợi dụng đặc tính khát máu tàn bạo nàu để phá 
năm vạn đại quân lang sói này. Họ đã cho chuẩn bị hai vạn con bò Yak, để người Tượng Hùng 
tưởng rằng thủ hộ linh của Thổ Phồn vẫn chỉ là bò Yak Tây Tạng, họ chất lên lưng bò những 
bao da nhồi đầu rơm rạ, bôi nọc độc chí mạng lên lông chúng, cứ bốn con bò hợp thành một tổ, 
phía sau kéo theo một khúc cây lớn. Hai vạn con bò Yak này chính là bữa ăn chí mạng dành 
cho lũ chiến lang của người Tượng Hùng. Còn Đạo quân ánh sáng và chiến ngao ẩn mình phía 
sau lũ bò Yak, để đề phòng nanh vuốt sắc bén của đại kim bằng, các binh sĩ đều mặc giáp trụ 
đồng xanh, còn chiến ngao thì khoác áo giáp mềm dệt bằng sợi tơ vàng, chiến trường lúc ấy..." 


Theo lời kể rù rì của lạt ma Á La, Trác Mộc Cường Ba phảng phất như đã dứng giữa chiến 
trường cổ đại. Chiến trường thuở ấy ở ngay dưới chân ngọn thần sơn Cương Nhân Ba, giữa hai 
cái hồ lớn, hai quân dàn trận, xua thú chiến đấu ra. Bên phía quân Tượng Hùng, trên không 
trung, một ngàn con kim bằng trải rộng đôi cánh, không ngừng rít lên chói tai, dưới đất, năm 
vạn chiến lang hú gào không dứt, móng sắc cào xuống đất, chộn rộn chỉ muốn lao lên, các thao 
thú sư đứng sau bầy sói mình điều khiển dùng thảo dược xua quân; bên phía Thổ Phồn, hai vạn 
bò Yak Tây Tạng ngửa mặt lên trời kêu vang đầy bi thống, khối gỗ lớn kéo theo phía sau tựa 
như vũ khí của tử thần, chẳng những sẽ giết sạch kẻ địch mà đồng thời cũng nghiền nát cả thân 
thể chúng; một vạn chiến sĩ đạo quân ánh sáng xếp thành trận thế hình vuông, mình mặc áo 
giáp trụ đồng xanh, tay cầm binh khí dài, lưng đeo cung tên cứng, bên cạnh mỗi binh sĩ là một 
con chiến ngao, tất cả đều khoác áo giáp mềm tơ vàng, không nộ không hờn, không ngồi 
không nằm, chẳng nhìn bảy lang với ánh mắt căm tức, cũng không e ngại trên không trung, 
thần quang thu cả vào trong, lặng như phỗng đá. Hai hồ mênh mông bát ngát, khí lạnh đìu hiu, 
tựa như tử thần đang chăm chăm nhìn xuống mảnh đất này, nhoẻn miệng mỉm cười trước bữa 
thịnh yến sắp dâng lên. Trống trận ầm âm như sấm, tù và nhất tể rúc vang, trên là trời xanh 
dưới là hoàng thổ, cùng tiếng gào thét gầm rú, đàn bò Yak dưới sự điều khiển của các thao thú 
sư oằn oại tiến lên, chậm chạp, vì địa thế hồ thần hơi cao hơn hồ quở một chút, các súc gỗ chỉ 
cần được kéo đi, là sẽ tự lăn theo triển dốc mà xuống, lũ bò sẽ phải chạu càng lúc càng nhanh, 
bằng không sẽ bị chính những súc gỗ khổng lồ mà mình kéo lê lăn lên đè chết. Đồng thời 
những túi muội than trên lưng bò cũng bị xóc nảu mà tung xổ ra, như sương mù, như khói sớm, 
ngăn trở tầm nhìn của đại kim bằng trên không trung; lũ bò giữa màn sương mờ ấu đã không thể 
nhìn thấy gì, tất cả lại bị cố định thành từng nhóm bốn con một vào càng xe, nên không thể 
chạy ngang rẽ dọc tán loạn lung tung, mà chỉ có thể chạy như điện theo đúng một phương 
hướng! 


Đó là những bước chạy đốt cháy sinh mạng, vạn vó cùng tung lên, đất rung núi chuyển, nước hồ 
cũng vì vậy mà cuộn dâng sóng lớn, đàn bò cứ thế mà xông thẳng vào giữa trận địa của lũ sói 
đang mắt lộ hung quang, lấy tấm thân múa thịt ra mà cự lại với nanh sói sắc bén. 


Trang 896/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Có lẽ trước khi xuất chỉnh chúng đã biết trước, vận mạng của mình cũng hệt như đám muội than 
cõng trên lưng, nhẹ bằng hững hờ, máu tươi của chúng sẽ nhuốm đỏ vùng đất này, những nơi 
vết chân chúng giẫm qua, nghìn năm sau nữa sẽ được người đời nhớ mãi và ca tụng, chứ không 
phải bọn chúng. Khi luồng máu tanh đầu tiên tản ra giữa bầy sói, cả bảy liền sôi trào lên, cái mùi 
từ thuở ngàn xưa đã khiến chúng tàn sát tranh giành kích thích dã tính nguyên thủy nhất bên 
trong chúng. Các thao thú sư ra sức kìm hãm bầy sói lại, nhưng không hề hiệu quả chút nào, khi 
con sói đầu tiên thoát ra kỏi đội ngũ xông lên trước, hệt như hiệu ứng domino, cả đàn sói năm 
vạn con liền như một cơn lũ tràn đê, sầm sập lao thẳng về phía mộ địa đã được chuẩn bị sẵn cho 
chúng. Lũ sói đã được huấn luyện biết cách đối phó với kẻ địch như thế nào, mười mấy con sói 
cùng lúc lao vào một con bò Yak, vật ngửa đối thủ ra đất, cắn đứt cổ họng, kế đó lại bổ sang tấn 
công một con khác, chúng hiểu rất rõ, khi quét sạch chiến trường, cũng chính là lúc thịnh yến 
của chúng mở màn. Thu hoạch, bọn chúng đang khoan khoái thu hoạch mà chẳng hề hay biết 
tử thần cũng đang mỉm cười mở rộng vòng tay ra với chúng. 


Khi khói mù trên chiến trường đã tan hết, bầy hùng ưng nháo nhác lo âu trên bầu không chỉ 
chứng kiến mặt đất ngốn ngang thi thể và đàn sói đang co rút cúm ró, mà còn thấy phía bên kia 
chiến trường, không nghỉ ngờ gì nữa, trận thế hình vuông chỉnh tê có hai màu xanh đen và vàng 
kim chói lọi trộn lẫn chính là mục tiêu nổi bật nhất nhìn từ trên không trung, chúng liền lao 
thẳng về phía kẻ địch! Bên kia là đạo quân ánh sáng, một nửa đã giơ cao trường thương, một 
nửa qu xuống, giương cung lắp tên, hướng thẳng lên trời, còn bầy chiến ngao vẫn vững như 
bàn thạch, không nôn nóng cũng không cồn cào, bọn chúng biết rõ, khoảnh khắc thuộc về 
chúng vẫn còn chưa đến. Đại kim bằng lao nhanh, vận tốc phải trên hai trăm kilomet trên giờ, 
giỏi tấn công trên cao, chính là đòn tấn công nhanh nhất trên cao nguyên nàu. Các chiến sĩ đôi 
mắt kiên định ánh lên như ánh thép, không hề chớp lấy một lần. Bọn họ đang chờ đợi...chờ 
đợi... 


Lũ chiến ngao dùng mắt đo khoảng cách giữa người và kim bằng, hai nghìn mét, một nghìn mét, 
năm trăm mét, ba trăm mét, một trăm mét... 


Khi tiếng sủa phát ra trong cổ họng chiến ngao, "tinh..." tiếng cung rời tên vang lên thê thiết, 
nghênh tiếp đòn tấn công của lũ kim bằng không phải là một mũi tên, hai mũi tên mà là một 
bức tường, một bức tường tử vong được xây bởi những mũi tên sắc nhọn. Đà lao của kim bằng 
đã đạt tới cực hạn, muốn vỗ cánh bay cao trở lại cũng không thể, mà những mũi tên như nước 
triều, đợt trước chưa vên, đợt sau đã tới, bầu hùng ưng rơi xuống như sao sa, lao xuống hồ nước 
chết chóc, chẳng gọn lên chút sóng cồn. 


Kim bằng xếp cánh, xác sói la liệt, mười vạn đại quân Tượng Hùng nấp sau lưng thú chiến chưa 
đánh đã run, phẳng phất như không phải đối mặt với một vạn quân địch, mà là một cỗ máy giết 
chóc không biết ngừng nghỉ, là vực thắm chết chóc sâu không thấu đáy. Chính trong khoảnh 
khắc đại quân Tượng Hùng còn chưa định thần lại ấy, tù và lại vang lên lần nữa, chiến ngao bắt 
đầu rùng mình chuyển động, khắp núi khắp rừng tràn ngập những chú sư tử vàng rực. Thời khắc 
ấy là thời khắc chúng từ trời cao giáng xuống nhân gian, từng ngôi sao băng lao vút vào giữa đại 
quân Tượng Hùng, mang theo những nụ hôn của thần chết. Mặt hồ phản chiếu những tia chớp 
vàng chóe, rồi ngay sau đó đã bị sắc đỏ nhuộm rực lên. Các chiến sĩ Đạo quân ánh sáng theo 
sát phía sau chiến ngao, rút ra những thanh loan đao hình trăng lưỡi liềm, lưỡi đạo vung đến 
đâu, không ai cản nổi. Cặp mắt các binh sĩ Tượng Hùng phủ một quảng đỏ máu, ý chí chiến đấu 
đã tan biến, trong đầu chì tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: chạy, chạy, chạy... 


Trang 897/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cuối cùng lạt ma Á La nói: "Trận chiến với Tượng Hùng tổ hợp người và ngao đã đánh bại tổ 
hợp sói và đại kim bằng, kế đó quét sạch mười vạn đại quân của Tượng Hùng, từ đấu không còn 
địch thủ nữa. Trận chiến kinh thiên động địa ấy cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại cuối cùng 
ngăn trở Tạng vương Tùng Tán Can Bố thống nhất cao nguyên. Mô thức của thú chiến đã được 
viết lại một cách triệt để, thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, đó là chuyện 
chưa từng được nghe nói đến trong lịch sử của thú chiến. Và chiến ngao, thủ hộ linh hoàn toàn 
mới ấy cuối cùng cũng được người đời biết đến, bằng bá khí lấn nuốt cả thiên hạ ấy, chúng đã 
tuyên bố với những thủ hộ linh khác rằng mình mới là loài thú chiến đấu mạnh mẽ nhất. Vùng 
đất Tượng Hùng, nơi xảy ra cuộc chiến cũng được tụng ca thành nơi chiến ngao ra đời. Để kủ 
niệm Đạo quân Ánh sáng bất bại vô địch, hồ thần đã được đặt tên thành hồ Mã Bàng Ưng Thác, 
dịch nghĩa là hồ Bất Bại, còn hồ lạp Ngang Thác phía bên Tượng Hùng, nơi âm hồn của mười 
vạn đại quân không tan, oán khí ngưng kết thành âm phong, mỗi khi có người đi qua, bốn phía 
đều vang lên tiếng rú gào, trở thành hồ quỷ. Đây mới là nguồn gốc tên gọi thật sự của hồ thần 
và hồ quủ, nhưng đến ngày nay thì đã chẳng còn ai biết nữa. Chuyện về sau thì mọi người cũng 
từng nghe nói rồi đấu, bộ tộc Qua Ba ở Tượng Hùng được biên nhập vào Đạo quân Ánh sáng, 
nguyên nhân chính là vì đặc tính sống chung với sói của họ. Khi đặc tính này được vận dụng với 
chiến ngao, tương truyền đã nảy sinh biến hóa về mặt bản chất. Lũ chiến ngao vốn cực kỳ khó 
thuần phục và người Qua Ba tựa hồ như được trời cao tác hợp, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, không 
một khe hở. Đạo quân ánh sáng là do Vi thị và Nương thị sáng lập, vì vậu chức vụ thống soái tối 
cao của đạo quân này cũng do người trong hai gia tộc luân lưu đảm nhiệm. Từ đó họ trở thành 
hai đại gia tộc có quuên lực nghiêng ngả cả nước Thổ Phỏn, mãi cho đến ngày Đạo quân Ánh 
sáng biến mất, hai gia tộc cũng trở mặt thành thù, mỗi bên phò trợ một vị tán phổ, cuối cùng 
dẫn đến vương triều Thổ Phồn bị tan rã sụp đổ. Sự biến mất của Đạo quân ánh sáng và các 
thánh vật trong tứ Phương miếu cũng trở thành điểm nghi hoặc lớn nhất trong lịch sử Thổ Phồn. 


Nghe lạt ma Á La kể về cuộc chiến cuối cùng xong, mọi người ai nấy đều thở phào một hơi, bất 
giác mồ hôi đã lấm tấm khắp người. 


Lạt ma Á La uống nốt ngụm nước cuối cùng, ấn nút trên bàn phím, chuyên chữ "thủ hộ linh" 
bằng tiếng Tạng trên màn hình thành màu đỏ, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Giờ thì cậu đã biết 
hàm nghĩa thực sự của thủ hộ linh là gì rồi chứ, Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: "Thủ hộ linh không chỉ là thần thú mang ý nghĩa tôn giáo, mà 
thực sự là thú chiến đấu thời cổ đại, mỗi bộ lạc đều có thú chiến đầu của riêng mình, vì vậu ở 
thời đó, thụy thú bảo vệ bốn phương của các quốc gia lớn mới không giống nhau. Trước đây tôi 
luôn lấy làm kỳ quái, tại sao sói tuyết cao nguyên lại là thụu thú phương Đông Bắc cho được. Giờ 
thì đã hiểu rồi, bởi vì chúng chính là chiến ngao. Mà Đảng Hạng, đất cung cấp chiến ngao lại 
nằm ở phía Đông Bắc Thổ Phồn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi..." 


Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: "Còn nữa, trong Cổ cách kim thư có đoạn nhắc đến Vi thị nói 
với con cháu bà ta, bảo họ lui về phía Tây, đó là bởi gia tộc bà ta đến từ Tượng Hùng, gia tộc ấy 
lại từng nắm quyền chỉ huy Đạo quân ánh sáng, nhất định bà ta biết chuyện gì đó, bậy nên mới 
bảo con cháu mình chạy về Tượng Hùng. Ở đó có hụ vọng phục quốc, có phải là ba ta muốn 
con cháu mình đi tìm kiếm phương pháp huấn luyện của Đạo quân ánh sáng? Đại sư Á La, có 
một câu tôi luôn muốn hỏi ngài, cái Đảo Huyền Không tự đấy, có liên quan gì đến Đạo quân 
ánh sáng hay không? Tôi có cảm giác những tòa tháp ngược dùng để tu hành ấy, nói không 
chừng đã được cải tạo lại thành nơi huấn luyện các chiến sĩ của Đạo quân ánh sáng sau khi Thổ 


Trang 898/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phồn chiến thắng Tượng Hùng cũng nên! " 


Ngón tay lạt ma Á La máy động, ông khẽ ho nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện nàu...dựa theo những 
tư liệu chúng tôi hiện có trong tau, chỉ có thể chứng minh đó là nới một tôn giáo bí ẩn dùng để 
tu hành, còn có quan hệ trực tiếp với Đạo quân ánh sáng hay không thì đến giờ vẫn chưa có đầu 
mối. Kiến giải của cậu về vấn đề này như thế nào? " 


Nhạc Dương nói: "Tôi đang nghĩ, nếu Cổ Cách vương biết được điều gì từ tổ tiên của ông ta, vậu 
thì, vậy thì có thể giải thích về con đường bí mật mà chúng ta thoát ra khỏi Đảo Huyền Không 
tự được rồi. Bởi vì họ biết đến sự tồn tại của Đạo Huyền Không tự, chỉ là không thể tìm thấy lối 
vào chính xác ở đâu. Do đó vương triều Cổ Cách chọn đóng đô ở đấy nhất định là có mục đích. 
Họ vẫn cứ không ngừng đào sâu xuống dưới, hụ vọng có thể tìm thấy Đảo Huyền Không tự, vì 
nơi đó, chính là nơi có hụ vọng phục quốc của họl Những bức tranh tu luyện, thú chiến, diễn võ 
mà Cường Ba thiếu gia và lạt ma Á La nhìn thấu trong thạch thất, đối với một quốc gia đang 
khát khao lớn mạnh thời bấy giờ mà nói, chính là bảo vật chí caol Bọn họ chỉ còn chưa đầy một 
mét nữa là đào tới được rồi! Không phải Đa Cát cũng từng nói, Cổ Cách vương phát hiện ra 
Đảo Huyền Không tự, kinh hãi cho là chí bảo, liền xây cung điện bên trên hay sao? Tôi nghĩ Ú 
của anh ta chính là muốn nói Cổ Cách vương biết được Đảo Huyền Không tự ở đâu, hoặc giả đã 
nhìn thấu tượng Phật khổng lỗ cao nghìn mét ấy rồi, nhưng lại không thể tìm được lối vào chính 
xác mà thôi." 

Lạt ma Á La nghe mà kinh hãi trong lòng, thẩm nhủ: "Nhạc Dương, bộ não của cậu rốt cuộc là 
làm bằng gì vậu? Những điều này, cả trưởng lão trong giáo ta cũng chưa từng nghĩ đến đói! " 


Nhưng ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói: "Ứm, cách nghĩ này của cậu rất sáng tạo, nhưng chỉ có 
thể dừng lại ở mức độ giả thiết, hơn nữa có lần theo đầu mối này tiếp tục tra xét, e là cũng 
không có kết quả đâu." 


Nói xong lạt ma Á La liếc nhìn sang phía Lữ Cánh Nam một cái, dùng ánh mắt ngầm bóng gió: 
"Học trò giỏi của con đấy." 


Giáo sư Phương Tân cất tiếng hỏi: "Tôi còn một vấn đề nữa. Mặc dù đại sư đã giải thích rất rõ 
ràng, nhưng sao chúng tôi lại không tìm được tư liệu nào nói đến mối liên hệ giữa chiến ngao và 
sói tuyết cao nguuên? Tôi từng hỏi thăm một số chuyên gia, bọn họ cugnx không khẳng định 
chuyện này cho lắm, vả lại, số chuyên gia ủng hộ thuyết nói sói tuyết cao nguyên chính là bò 
Yak còn chiếm đa số nữa.” 


Lạt ma Á La nở một nụ cười điểm đạm: "Thực ra, câu chuyện tôi vừa kể không được ghi chép 
trong mật điển hay thư tịch bí mật gì của tôn giáo chúng tôi cả, mà là một câu chuyện lưu truyền 
trong dân gian." Thấu mọi người ngẩn cả ra, lạt ma Á La lại nói tiếp: "Vẻ trận đại chiến nàu, mọi 
người có thể tìm thấu trong các sử thi cổ. Tôi còn nhớ, có một đoạn xướng lên thế nàu..." Đại sư 
bắt đầu cất tiếng hát: "Hùng Sư đại vương hạ lệnh một tiếng, sư tử đỏ và các binh sĩ giương cung 
tên chiếm cứ vùng đất cao; sư tử đen và các binh sĩ cầm thuấn bài xông lên phía trước; sư tử lam 
và các binh sĩ cảm trường thương theo sát phía sau; sư tử trắng và binh sĩ mặc giáp nặng của đại 
vương nhất loạt xung phong; sư tử vàng cùng binh sĩ cảm đao từ hai cánh khép lại..." Đại sư 
ngưng hát, hỏi ngược lại: "Nếu nói sói tuyết cao nguyên chính là bò Yak, mọi người đã bao giờ 
thấy bò có nhiều màu sặc sỡ như vậy chưa? " 


Trong đầu Trác Mộc Cường Ba lần lượt hiện lên những Hồng Ngao, Thiết Pháo Kim, Hải Lam 


Trang 899/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thú, Tuyết Ngao, Kim sư, mỗi con đều khiến tâm tình gã kích động bồi hồi, từ trước đến nau 
xúc cảm ấy vẫn chưa hề giảm sút. Chỉ nghe lạt ma Á La lại tiếp lời: "Thời cổ đại, loài chó đã 
được dân Tạng thuần hóa từ rất sớm, chúng là trợ thủ không thể thiếu để chăn nuôi gia súc, 
hình bóng con chó săn cũng xuất hiện rất nhiều trên các bức nham họa tiền sử. Nhưng trong 
các di sản nhân văn, lại không có mấy câu chuyện thần thoại truyền thuyết liên quan đến chó, 
mà các loài động vật khác cũng gắn bó mật thiết với dân Tạng như chim ưng, ngựa, bò Yak lại 
xuất hiện rất nhiều, lẽ nào mọi người không cảm thấu kỳ lạ hay sao? Đó là bởi vì, người ta đã 
đem danh hiệu sói tuyết cao nguyên tượng trưng cho chiến ngao đổ hết lên bò Yak đấy mà 
thôi." 


Giáo sư Phương Tân khiêm tốn nói: "Cám ơn đại sư đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin rất 
hữu ích, tôi sẽ kiểm chứng lại thật kỹ càng." 


Lạt ma Á La đột nhiên nhận ra mình đã động lòng mà nói hơi nhiều, vội vàng chắp hai ta, 
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nói: "Phải rồi, tôi còn cần phải nói với mọi người về 
chức nghiệp thao thú sư này một chút. Trên chiến trường, họ có vai trò hết sức quan trọng. 
Những thao thú sư đã được Tạng vương Tùng Tán can Bố thay đổi hoàn thiện còn sở hữu cả 
năng lực thao túng điều khiển nhiều loại động vật khác nhau, về sau phát triển lên, bọn họ càng 
lúc càng thêm hiểu biết về bản tính của động vật, thậm chí không cần phải chuyên thuần dưỡng 
mọt loài động vật nào đó, mà chỉ cần dựa vào đặc tính sinh lý của chúng là có thể thao túng lợi 
dụng được rồi. Lấy sói làm ví dụ, khứu giác của sói rất nhanh nhạy, lại có trí nhớ rất dai, có thể 
nhớ rõ mùi của kẻ thù. Kẻ điều khiển thú lợi dụng chính đặc điểm khứu giác nhanh nhạy này 
của chúng mà dùng một thứ mùi đặc thù nào đấy làm cho bầy sói bị chọc giận, sau đó đem thứ 
mùi nàu phun lên người kẻ địch, như thế, cả đàn sói sẽ tự động tấn công những người mang mùi 
đó, một cách như vậy, đồng thời cũng thích hợp để dùng với ong bắp cày, gấu chó và nhiều loài 
động vật khác. Ngoài ra, thao thú sư còn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để điểu khiển 
các loài động vật mình muốn tấn công mục tiêu định trước, vì vậu, có một điều luật vẫn lưu 
truyền từ cổ chí kim, đó chính là, không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong chốn 
rừng sâu đầy dã thú." 


Nghe lạt ma Á La nói với giọng hết sức nghiêm túc, Mẫn Mẫn không khỏi lấu làm kù lạ: "Tại...tại 
sao lại nói chuyện này với chúng cháu vậy, đại sư? ” 


Lạt ma Á La nói: "Bởi vì, trong đám kẻ địch của chúng ta, rất có khả năng có một thao thú sư! ” 


"Cái gì hả? " Nhạc Dương nhảy dựng lên như bị ong bắp cày đốt, kinh hãi kêu toáng lên. 
"Không, không phải nói là đã tiêu vong hết rồi sao? Sao lại, sao lại có thể ở trong đám kẻ địch 
của chúng ta..." 


Lạt ma Á La ra hiệu cho anh chàng chớ nên nóng nảy, từ từ giải thích: "Chuyện này chỉ là do tôi 
suy đoán thôi, có điều khả năng chính xác rất lớn. Tôi nói các thao thú sư dần tiêu vong, chứ 
không bảo họ đã tuyệt tích. Mặc dù ngày nay mọi người không còn thấy thao thú sư ở Tâu Tạng 
nữa, nhưng vậy không có nghĩa là ở nơi khác cũng không có. Còn nhớ chuyện xảy ra trong rừng 
rậm châu Mỹ không? Thuyền của nhóm các cậu trong một đêm đã bị mối mọt ăn sạch, kế đó lại 
đen đủi gặp phải bầu ong sát nhân, báo châu mỹ, ếch độc, kiến hành quân vây bức truy đuổi, 
theo lý thì chúng ta lần lượt xuất phát, chẳng có lẽ nào các cậu lại liên tiếp gặp vận rủi, bao 
nhiêu dã thú hung hãn đều gặp phải hết như thế. Về sau tôi mới chú ý đến, Cường Ba thiếu gia 
từng kể rằng trước khi xuất phát cậu đã bị một người thổi rắn tấn công trên đường phố 


Trang 900/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Putumavo, trên đường đi, lại có một con chim cắt đớp mất tín vật cô Babatou tặng cho các cậu. 
Vậy là tôi cứ nghĩ mãi, nếu nói lần đó ở trong rừng, có một thao thú sư bám theo các cậu, vậy 
thì những gì các cậu gặp phải không còn kỳ lạ nữa rồi." 


Trương Lập căng thẳng nói: "Hắn, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn dùng bọn động vật ấu 
giết chết chúng tôi? " 


Lạt ma Á La nói: "Không, nếu hắn muốn giết các cậu, các cậu sớm đã chết rục từ lâu rồi, rừng 
rậm tuyệt đối là lãnh địa của thao thú sư. Ý đồ của hắn thật khiến người ta khó hiểu, chính vì thế 
mà tôi mới không nghĩ đến thao thú sư, cho đến lần này từ Đảo Huyền Không tự trở về, nhìn 
thấy bồ câu điều khiển từ xa trong đoạn phim của giáo sư quay lại, khi ấu tôi mới liên tưởng đến 
chức nghiệp đặc thù nàu. " 


Nhạc Dương lại hỏi: "Thế nghĩa là thế nào? " 


Lạt ma Á La đáp: "Chức nghiệp thao thú sư nàu không phải là không bao giờ thay đổi, bọn họ 
cũng cùng tiến lên theo thời gian, trước nay vẫn xuất hiện ở trên chiến trường. Chẳng hạn trong 
thế chiến lI có những lực lượng vũ trang phi chính quy như đại đội cảnh khuyển, bồ câu đánh 
bom...Mới rồi trong Đảo Huyền Không tự, kẻ địch của chúng ta không những có thể điều khiển 
được bồ câu, mà còn thao túng cả chuột bạch nữa, năng lực như vậy, người bình thường làm sao 
có? Về sau tôi có hỏi giáo quan Lữ Cánh Nam, cô ấy cho biết một số tin tức, đã kiểm chứng suụ 
nghĩ của tôi chính xác." 


Mọi người lại dồn ánh mắt sang phía Lữ Cánh Nam. Mặc dù cắm cúi viết lách, nhưng Lữ Cánh 
Nam vẫn để ú lắng nghe cuộc thảo luận. Cô đặt tài liệu xuống, nói với mọi người: "Còn nhớ cái 
người tên là Soares Kahn mà giáo sư Phương Tân nhắc đến không? Tuy rằng lúc ấu chúng tôi 
chưa chú ý đến y lắm, nhưng sau đó chúng tôi vẫn không bỏ qua bất cứ đầu mối nào mà tiến 
hành điều tra về người tên Soares này. Sự thực đã chứng minh, khi mọi người gặp nạn trong 
rừng già Châu Mỹ, ụ cũng không ở trong nước; lần này chúng ta đến Đảo Huyền Không tự, y lại 
một lần nữa rời khỏi nước Pháp, hành trình được sắp xếp rất chặt chẽ, đi một vòng lớn từ châu 
Phi đến Bắc mỹ, cuối cùng thì không rõ hành tung ở đâu. Mặc dù không thể chứng minh y có 
quan hệ trực tiếp gì với sự kiện lần này nhưng cũng rất đáng ngờ.” 


"Soares Kahn" Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La dò hỏi, tựa như 
không dám tin vào tai mình. 


Lạt ma Á La nói: "Phải biết rằng mỗi một thao thú sư, chắc chắn phải là chuyên gia trong lĩnh 
vực động vật học, chuyên gia trong các chuyên gial Còn nữa, khi ở bên trong Đảo Huyền 
Không tự, lúc tôi và Merkin quyết đấu, từng chú ý thấy một cái bóng, khi đó đã cảm thấu rất 
quen rồi, sau đó trở về nhớ lại, thì người đó chính là kẻ đã xuất hiện trong địa cung Ahezt, đồng 
thời cũng chính là người mà giáo sư cảm thấu rất giống Soares Kahnl " 


Giáo sư Phương Tân bóp bóp trán, dù thế nào cũng không dám tin. Còn Trác Mộc Cường Ba lại 
đột nhiên được lạt ma Á La gợi điều gì đó, sực nhớ ra một chuyện khác. Căn phòng nhất thời 
chìm vào tĩnh lặng, không khí tức khắc trở nên căng thẳng lạ thường. Nhạc Dương và Trương 
Lập ngồ một bên rầm rì thảo luận: "Có lâm không đấy, một tên Merkin chúng ta đã chẳng biết 
đối phó thế nào rồi, giờ lại thêm một tên thao thú sư Soares gì đó nữa. " 


"Đúng đó, anh sờ thử mà xem, tim tôi nhảy lên tận đây rồi này. " 


Trang 901/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Sờ cái đầu cậu ấu, phải rồi, ở Tâu Tạng có động vật nguy hiểm gì cho hắn thao túng không 
nhỉ? " 


"Ừm, để tôi nghĩ xem nào, hình như báo tuyết còn ít lắm, không biết có còn hổ không nữa, ừml 
Nghe nói hình như còn có sói! ÀI Còn chuột cao nguyên nữal AI Chỉ cần hắn xua một đàn bò 
Yak hoang đến là chúng ta đã không xơi nổi rồi, cái thứ ấu thì nhiều lắm." 


Lạt ma Á La an ủi hai người: "Không cần căng thẳng như vậu, thản hồn nát thần tính. Dựa vào 
những hiểu biết của chúng ta về kẻ nghi ngờ là thao thú sư này, dường như hắn mới chỉ có thể 
điều kiển một số động vật nhỏ hoặc côn trùng, chưa chắc đã khống chế được động vật cỡ lớn 
đâu, chỉ cần cẩn thận một chút, thì chúng ta vẫn đối phó được." Chỉ là đại sư không hề hay biết 
rằng, lần phán đoán sai lắm duy nhất này của ông đã mang đến một hiểm họa tiểm tàng vô 
cùng to lớn của họ sau nàu. 


Trác Mộc Cường Ba thì cứ nhăn trán vò đầu suy tư: "Cái bóng lưng, cái bóng lưng trong Đảo 
Huyền Không tựi Bóng lưng, bóng sau lưng của kẻ đó, hắn là ai nghỉ? À, Merkinl " Trác Mộc 
Cường Ba đột nhiên buột miệng thốt lên: "Tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã từng gặp Merkin! Lúc 
đó tôi vẫn còn chưa biết Tử K Lân và cả Bạc Ba La nữa." 


Một lời này của Trác Mộc Cường Ba lại khiến mấy người xung quanh thêm một phen kinh ngạc! 
Gã liền kể lại câu chuyện mình vửa nhớ ra. 


“Tiêu tiền vào những chỗ thế này, thật đúng là..." Đứng trước công trình kiến trúc nguy nga lộng 
lẫu đó, Trác Mộc Cường Ba thầm khinh rẻ thói phô trương xa xỉ của đám nhà giàu. Nếu không 
phải biết rõ mình đang đứng ở khu ngoại ô Philedenphia, gã đã ngỡ mình đến lầm khu villa sang 
trọng trên đảo Rhode rồi. 


Phía chính diện tòa biệt thự này sử dụng kết cấu kiến trúc miếu thờ Hụ Lạp cổ đại, mấy chục 
câu cột lớn cao chừng hai chục mét, đường kính khoảng mét rưỡi chống mái nhà chao nhất, 
những tác phẩm điêu khắc phong cách Phục hưng vô cùng xa hoa xuất hiện ở khắp các cột, trên 
cửa, trên tường và cả trên mái trần. Theo lời người giúp việc ra mở cả, những phần lấp lánh ánh 
vàng đó toàn bộ đề dùng vàng 24 cara lỏng phủ thẳng lên; pha lê và các loại bảo thạch đủ màu 
sắc đều được tuyển lựa kỹ càng từ tận nguồn cung cấp; các tượng điêu khắc đều là tác phẩm của 
nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vì chũng không phải tác phẩm điêu khắc hiện đại, mà được di dời toàn bộ 
từ các trang viên cổ khác đến đây. 


Vào trong đại sảnh, sàn nhà được lát toàn bằng gạch men sứ xanh vuông vắn mỗi chiều ba mươi 
centimet. Như thể khoe khoang, người giúp việc ấy lại cho Trác Mộc Cường Ba biết, những viên 
gạch men sứ cỡ lớn này đều là sứ Thanh Hoa chính tông, những người biết loại này rất hiếm, 
trên thị trường muốn mua một viên cũng phải ấy chục nghìn đô la Mỹ. Sau đó lại nói đèn chùm 
pha lê là phong cách gì thế kỷ mấy, cái đèn treo tường là tác phẩm đắc ú của nghệ sỹ nào, bích 
họa có ú nghĩa gì. Trác Mộc Cường Ba căn bảnn không nghe lọt tai trong lòng đã ngấm ngầm 
có chút ác cảm với chủ nhân nơi này rồi. Trong điện thoại người bạn giới thiệu đã nói với gã, có 
một vị tên là Merkin rất thích chó ngao của công tụ gã huấn luyện, muốn mua về canh nhà, còn 
kể tau Merkin này tài ba thế nào, cái gì mà là giáo quan danh dự của quân đặc chủng Hoa Kỳ, 
mặc quân trang hết sức oai phong lẫm liệt vân vân và vân vân. Trác Mộc Cường Ba cũng không 
coi vào đâu, với những gì gã vừa nhìn thấy, tay Merkin nàu có vẻ giống với một kẻ giàu xổi, 
không thể kìm nén được mà muốn đem hết sự giàu có xa hoa của mình bày ra trước mắt mỗi 


Trang 902/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một người bước chân vào tòa cung điện này. Đối với Trác Mộc Cường Ba, tòa biệt thự này quá 
lớn, lớn đến nỗi không giống nơi cho người ở. Khi gã đứng đó, đèn đuốc còn chưa bật sáng hết, 
tòa biệt thự lại càng giống những lâu đài âm u lạnh lẽo đáng sợ của bọn ma cà rồng. Sâu trong 
đại sảnh vắng ra tiếng gầm gừ của dã thú kèm với tiếng bước đi lê theo xích sắt nghe đây bất an, 
lấp ló những đôi mắt màu da cam sáng rực càng khiến người ta không lạnh mà run. 


Tay giúp việc kia vẫn không ngừng bô lô ba la liến thoắng, rằng trong đó có ba con cho Saint 
Bernard, ở một chỗ khác xích hai con báo đen, ở cuối hành lang phía Đông còn có hai con chó 
chăn cừu Ovcharka... Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấy hơi phẫn nộ, ở đây đã có nhiều mãnh thú 
như thế rồi, còn mua chó ngao làm gì nữa? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn ta căn bản không 
hiểu thế nào là nuôi chó, hoàn toàn chỉ là nô dịch chúng mà thôi, hạng người này thì Trác Mộc 
Cường Ba hết sức coi thường. 


Đẩy một cánh cửa nữa ra, bên trong lại càng tối tăm hơn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm 
giác gã đến nơi đây là một sai lắm. Xem ra chủ nhân căn biệt thự này cũng giống như bản thân 
nó vậy, bề ngoài thì hào hoa lộng lẫy, nhưng nội tâm lại hết sức tăm tối. từ lối nuôi nhốt đám 
mãnh thú kia của y là có thể thấy con người này quen sống trong bóng tôi, lúc nào cũng giữ thái 
độ cảnh giác tuyệt đốt với tất cả mọi thứ xung quanh minh, không tín nhiệm kỳ ai. E là cả lúc đi 
ngủ cũng cầm súng nữa cùng không chừng. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. 


Khi họ thực sự gặp mặt, Trác Mộc Cường Ba lại càng tức đến bốc hỏa trong đầu. Thằng cha kia 
không ngờ lại ngồi xoay lưng lại với gã, mặt hướng ra khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, chỉ để Trác 
Mộc Cường Ba nhìn thấy đường nét sau lưng. Trác Mộc Cường Ba đã giao thiệp với nhiều loại 
người khác nhau, nhưng cao ngạo và coi thường gã như thế này thì đâu mới là lần đầu tiên gã 
gặp phải, liền quay đầu định bỏ đi luôn. Bóng người kia bỗng cất tiếng: "Ông Trác Mộc Cường 
Ba, rất vui được gặp ông.” 


Trong bóng tối duy chỉ có cặp mắt kia là phát ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí 
trong căn phòng lập tức giảm xuống, bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm giác như thể đối mặt 
với loài rắn độc, còn cái thân hình cao lớn trong bóng tối kia thì chẳng khác nào một thi thể vừa 
bò ra khỏi mộ, tưởng như là hóa thân của loài ma quủ chốn âm tỉ vậu. 


"Nghe nói ông nuôi chó, tôi muốn kiếm mấy con về trông nhà, chỉ là không biết chó của ông có 
khỏe hay không? Vì thế, tôi hụ vọng, chó của ông có thể thắng chó của tôi nuôi..." 


Y còn chưa nói hết câu, đã nghe Trác Mộc Cường Ba "hừ" mạnh một tiếng, nói: ” Tôi nghĩ là 
mình đến nhằm chỗ rồi, chó của công ty chúng tôi quyết không bán cho ông, một cọng lông 
cũng không. Loại người như ông, chi bằng đi mua mấy con chuột chũi về mà nuôi, tạm biệt và 
không gặp lại! " 


Trác Mộc Cường Ba đầy cửa đi thẳng ra ngoài. Ở một nơi thế này, lại bị kẻ đó dùng ánh mắt ấy 
nhìn chằm chằm như vậy, gã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. 


Merkin lắm bẩm: "Thằng lái buôn Trung Quốc vô tri, chẳng có phong độ gì hết. Mày tưởng màu 
là ai chứ? ” 


Max lập tức hiện ra trong bóng tối, hỏi: "Có cần thịt nó không ông chủ? " 


Merkin hỏi ngược lại: "Mày...tưởng mày là xã hội đen à? ” 


Trang 903/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


$*o& 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy đấy, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của thằng cha đó, chứ không 
thấy mặt, vì vậy lúc nhìn thấy tên của hắn, mới cảm thấy rất quen.” 


"Không thể nào vậy chứ! " Nhạc Dương kêu lên: "Làm gì có chuyện khéo thế, đem đi viết thành 
sách bán lấy tiền cũng được đấy." 


Lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau, người nàu nhìn thấy sự nghỉ 
hoặc trong mắt người kia. Trác Mộc Cường Ba lại tiếp lời: "Tôi không biết đây có phải chuyện 
trùng hợp hay không, nhưng đúng là trước đây tôi và hắn đã tiếp xúc một lần rồi. " 


Mọi người nêu ý kiến của mình, nhưng không ai nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý. Trương 


Lập đột nhiên "a" lên một tiếng, bộ dạng như vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó, đến cả Nhạc Dương 
cũng phải nhìn anh chàng bằng con mắt khác, vội vàng hỏi: "Nghĩ ra gì rồi? " 


Hồi lâu sau, Trương Lập mới quay sang hỏi lạt ma Á La: "Đại sư, chẳng phải ngài nói Tâu Tạng 
có ba chức nghiệp bí truyền sao, cái gì mà Tây Tạng tam đại mật truyền sư gì đó? Ngài mới chỉ 
nói về thao thú sư thôi, còn hai loại nữa cũng cho chúng tôi biết luôn đi. Nếu bên kẻ địch lại 
xuất hiện thêm một tên mật truyền sư gì gì đấy, chúng tôi đều không biết đối phó thế nào đâu! " 


Chuyện này đối với chuyện Trác Mộc Cường Ba vừa kể hoàn toàn chẳng hề ăn nhập, Nhạc 
Dương nghe xong liền trách móc: "Chúng tôi đang nghĩ xem chuyện giữa Cường Ba thiếu gia và 
Merkin là như thế nào, anh lại đang nghĩ cái gì đấy? " 


Trương Lập làu bàu: “Thật là, đột nhiên sực nghĩ ra thôi mà." 


Trang 904/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 29 - Tam Đại Vật Sư Truyền 


Không sao, " Lạt ma Á La nói: "Chuyện của Cường Ba thiếu gia chúng ta lúc này chưa tìm ra 
được manh mối gì đâu. Mặc dù khả năng bên phía kẻ địch đồng thời xuất hiện cả ba chức 
nghiệp bí truyền là rất nhỏ, nhưng chúng ta không thể đảm bảo rằng Đạo quân Ánh sáng đã 
tuyệt tích hay chưa được. " 


Trương Lập kinh hãi thốt lên: "Ối chà, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, nếu chúng ta tiếp tục tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu, vậy chẳng phải sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Đạo quân Ánh 
sáng hau sao? Chẳng may không hợp một lời, vậu chẳng phải là chết rồi không thể chết lại lần 
nữa à? ” 


Lạt ma Á La nói: "Cũng không cần phải lo lắng dến vậy, chúng ta tập luyện đâu phải uổng phí, 
cho dù về mặt thân thủ có chỗ thiếu sót thì cũng có thể dùng ưu thế trang bị mà bù đắp vào. 
Hơn nữa sao cậu có thể đoán định được chúng ta và họ một lời không hợp chứ? Đạo quân ánh 
sáng có tồn tại hau không, đến nay vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải, người Qua Ba ấu 
chẳng phải đã nói, tất cả mọi người đều chết sạch rồi hay sao? Tóm lại, không cần phải quá 
căng thăng, nhưng nắm thêm nhiều thông tin thì cũng không có hại gì cho mọi người hết. Tam 
đại mật truyền sư của Tây Tạng lần lượt là: thao thú sư, phòng bao sư (mưa đá) và thức tàng sư 
(1). Thực ra, Tâu Tạng cổ đại còn có rất nhiều nghề nghiệp thần bí khác nữa, chẳng hạn như ảo 
thuật sư, thiên táng sư (2), cổ sư, khôi lỗi (3) sư...nhưng sở dĩ chỉ có ba chức nghiệp này được gọi 
là Mật truyền sư, là vì ở thời cổ đại, chúng là những nghề bí mật không truyền cho người ngoài, 
hơn nữa cũng không thể học trộm được. 


Chú giải: 1. Thao thú điều khiển thú vật; phòng bao: để phòng mưa đá; thức tàng: nhận biết các 
kho tàng. 


2. Sâu độc; 3. Con rối. 


Hai chức nghiệp đầu tiên, thao thú sư và phòng bao sư đều được sinh ra trong Đạo quân ánh 
sáng, thao thú sư thì tôi không cần nói nữa, phòng bao sư hay còn gọi là thiên khí chú sư, nghề 
nghiệp này ra đời là bởi khi hành quân đánh trận thường xuyên phải đi qua những núi tuyết lớn 
không dấu chân người, tạm gác chuyện đường sá gian khó hiểm trở không nói, riêng thời tiết đã 
có những biến đổi rất lớn, nếu không thể giúp quân đội có phản ứng trước khi thời tiết thay đổi, 
tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Ngoài ra, còn cả những thương nhân từ xa đến, khách quý ở các 
nước lân bang, muốn ra vào cao nguyên đều phải vượt qua những con đường nhỏ hiểm trở ven 
núi rìa vực, lại còn cả thời tiết thau đổi thất thường nữa, nếu họ thường xuyên gặp phải chuyện 
bất trắc giữa đường, thì thông thương qua lại giữa cao nguyên và thế giới bên ngoài sẽ gặp phải 
trở ngại rất lớn. Vì vậy, Tạng vương đã hạ lệnh chọn ra trong Đạo quân Ánh sáng một số binh sĩ 
giỏi quan sát, lại có trí nhớ tốt chuyên nghiên cứu các yếu tố khác nhau dẫn đến thời tiết thay 
đổi như tầng mây, hướng gió, độ ẩm không khí, từ đó mới sinh ra chức nghiệp phòng bao sư 
này. Thời kỳ đầu, vai trò của phòng bao sư giống như là nhân viên dự báo khí tượng ngày nau 
vậu, chỉ có điều là hiện nay người ta dùng ảnh mây vệ tinh để phân tích mà đưa ra dự đoán về 
tình hình thời tiết của hai mươi bốn giờ sau đó, còn các phòng bao sư khi ấy chỉ quan sát tầng 
mây và tinh tượng mà đưa ra được kết luận tương đồng. Đến thời kỳ sau đó, khi Đạo quân Ánh 


Trang 9052.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sang đã phát triển hoàn thiện, phòng bao sư lại có thêm một chức năng mới, đó là trực tiếp 
tham gia vào chiến tranh, tạo ra gió lớn, mưa to, mưa đá ở những nơi kẻ địch cho rằng không 
thể xuất hiện gió lớn, mưa to, mưa đá, giáng cho quân địch những đòn nặng nề." 


Nhạc Dương không nén được thốt lên: "Chuyện...chuyện này hơi khoa trương thì phải, chẳng lẽ 
đại sư lại kể chuyện dân gian..." 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không, không khoa trương chút nào cả, mặc dù phòng bao sư ra đời cách 
chúng ta từ rất lâu rồi, nhưng nghề nghiệp này vẫn tồn tại kéo dài cho đến mãi trước giải phóng. 
Hồi nhỏ tôi đã từng tận mắt trông thấy một vị phòng bao sư xua mây đi, ngăn không cho mưa 
đá rơi xuống. Tôi biết là nghe ra có vẻ rất khó tin, cũng rất không khoa học, nhưng đây là một 
sự thực. Chuyện này có liên quan đến tư tưởng triết học của người Châu Á chúng ta. Tổ tiên 
chúng ta chỉ coi trọng kết quả, còn những người phương Tây lại chú trọng đến nguyên nhân. 
Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu không thể làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả này thì hẳn là 
phi khoa học. Như Trung Y chẳng hạn, cho đến ngày nay vẫn có nhiều người phương Tây 
không thừa nhận đó là y học có tính khoa học, vì có rất nhiều phương pháp và mẹo trị bệnh 
không thể giải thích bằng khoa học được, nhưng cũng không thể vì không giải thích được 
nguyên nhân, mà phủ định đi hiệu quả trị liệu của Trung y được phải không. Phòng bao sư cũng 
vậu, Trung quốc cổ đại có một môn gọi là phong thủy học, cũng không thể từ bình diện khoa 
học mà giải thích rõ nguyên nhân, vả chuyện nọ có tác dụng thực sự hay không...thì cũng rất 
khó nói, nhưng tôi cho rằng cách làm của phòng bao sư tuy khác nhưng cũng có cùng hiệu quả 
với phong thủy sư. Tôi còn nhớ hồi nhỏ đã từng thấy vị phòng bao sư ấy làm phép. Ông ta cắm 
cờ ở cửa khe núi, đặt vài cái xe trâu xe ngựa ở giữa đường, hoặc di động một vài tảng đá lớn hau 
cây cối gì trên đỉnh núi, tất nhiên là cũng không thể thiếu được một số nghi thức và điều múa 
cầu khấn của tôn giáo, chỉ chốc lát sau đó, tầng mây tụ mù mịt đã tan biến mất. Phương Tây có 
một lú luận thế này, tôi nghĩ chắc mọi người đều nghe nói quá rồi, một con bươm bướm đập 
cánh trên Thái Bình Dương, đến châu Mỹ có khả năng diễn biến thành một cơn lốc lớn, đây gọi 
là hiệu ứng bươm bướm, dùng để giải thíc tính bất định và không thể dự báo của một số sự việc. 
Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu nhất định phải giải thích một cách khoa học các hành vi của 
phòng bao sư, thì có lẽ là do cổ nhân đã nắm bắt được quy luật nào đó từ lúc bươm bướm đập 
cánh đến lúc diễn biến thành cơn gió lốc cũng không chừng! " 


Bọn Trác Mộc Cường Ba nghe mà thẫn thờ hết cả ra. Lạt ma Á La lại tiếp tục giải thích: 
"Phương pháp mà các phòng bao sư sử dụng rất khác so với phương pháp nghiên cứu khoa học 
ngày nay, có lẽ là dựa vào một sự kiện hết sức ngẫu nhiên ban đầu. Chẳng hạn như đầu tiên 
người xưa nhìn thấu mây đen che kín bầu trời, tiếp sau đó là mưa đổ xuống, rồi lần thứ hai nhìn 
thấy mâu đên che kín bầu trời, mưa lại đổ xuống, trong kú ức của họ sẽ dần hình thành một mối 
liên hệ, tức là mỗi khi mây đẹ che kín bầu trời, thì sẽ có mưa. Số lần mưa càng nhiều, mối liên 
hệ này không ngừng được củng cố, tự nhiên sẽ hình thành một quy luật, vậy là từ đó trở đi, 
người xưa đã biết, mỗi khi mây đen che kín bầu trời, chẳng bao lâu sau trời sẽ đổ mưa. Đâu 
chính là tư duy triết học thuần phác nhất, nguyên thủy nhất, không cần biết tại sao, chỉ cần thấy 
kết quả như vậy là đủ rồi. Phòng bao sư cũng thế, hành vi của họ nảy sinh một cách ngẫu nhiên, 
trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng đã đạt được hiệu quả lý tưởng mà học mong muốn, 
đồng thời thời gian cũng xác định được nên sử dụng phương pháp nào là hợp lý, họ liền ghi lại 
phương pháp đó cho người đi sau tham khảo, thời gian trôi đi, các phương pháp được tích lũy 
mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một cụ thể tường tận hơn, Thế nhưng, nếu nhất định phải căn vặn, 
rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến mây đen tan đi hoặc mưa lớn đổ xuống thì họ không biết, 


Trang 906/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng không cho người ta một suy đoán nào. Đó, mọi người đã biết phòng bao sư là gì rồi, nhưng 
có lẽ sẽ cảm thấy thức tàng sư còn huyền hoặc khó tin hơn nữa đấy." 


Giọng lạt ma Á La khàn đi, ông nhấp một ngụm nước cho thấm giọng, rồi nói tiếp: "Thức tàng 
sư, có thể nói là chức nghiệp có lịch sử lâu nhất, truyền thừa thần bí nhất. Trong tam đại mật 
truyền sư của Tây Tạng, thao thú sư đã tuyệt tích ở đất Tạng này, phòng bao sư thì có lẽ đã biến 
mất trên thế giới này rồi, nhưng thức tàng sư, có thể vẫn đang còn có truyền thừa tiếp nối. Bởi 
vì không một người nào biết ai là thức tàng sư cả, ai cũng có khả năng trở thành thức tàng sư, 
họ thường đột nhiên đốn ngộ trong một khoảnh khắc nào đó. Khụ khu..." Giọng lạt ma Á La lại 
khản đặc. Nhìn vẻ mặt hoang mang của mọi người, giáo sư Phương Tân tiếp lời: "Tôi cũng biết 
một chút về thức tàng sư, để tôi nói với mọi người trước, nếu đại sư thấu cần bổ sung điều gì thì 
nói với tôi nhé." 


Lạt ma Á La cầm cốc nước lên, khẽ gật đầu. 


Giáo sư Phương Tân nói: Tôi sẽ kể cho mọi người theo cách của mình nhé. Thức tàng và phục 
tàng là hai công việc bổ trợ, tạo điều kiện cho nhau. Phục tàng là gì? Bạc Ba La mà chúng ta 
đang muốn tìm kiếm, chính là phục tàng lớn nhất trên cao nguyên này. Ý là chỉ trước khi bị bức 
hại, các tăng lữ trong tôn giáo đã nhận được tin báo trước hoặc nhận ra điều gì đó, liền mang 
hết những kinh văn, bảo vật và tất cả những dồ quý trọng của mình đem giấu đi, để không ai có 
thể tìm được, đâu chính là phục tàng. Mọi người phải biết rằng, các vị vương thời kỳ đầu của Thổ 
Phồn đều theo tín ngưỡng khác nhau. Mỗi khi có sự thay thế vương chủ với một tín ngưỡng khác 
tiên triều, đa phần thường xuất hiện cục diện một tôn giáo này đè nén một tôn giáo khác. Vẻ 
sau, tuy rằng Phật giáo đã dần chiếm được thế thượng phong, nhưng trong Phật giáo lại xuất 
hiện rất nhiều phái hệ, mỗi phái hệ chia nhau dẫn đầu mấy chục năm, nên từ cổ chí kim, trong 
lịch sử Tây Tạng xuất hiện rất nhiều phục tàng, triều đại nào cũng có hết. Những tăng lữ hoặc 
giáo đồ Bản giáo đã chôn vùi bảo vật kia hầu hết đều bị bức phải đi xa hoặc bị hại chết, nhưng 
cả đời cũng không bao giờ tiết lộ địa điểm đã chôn giấu báu vật. Những kho tàng chôn sâu dưới 
lòng đất ấy liền trở thành câu đố mãi không tìm được lời giải. Nhưng nếu một tôn giáo nào đó bị 
đề nén áp bức một thời gian, rồi chính quyền thay đổi, lại đột nhiên được tôn sùng, thì các tín đồ 
tôn giáo ấu lúc này tất nhiên muốn tìm lại bảo vật cùng kinh điển mà các bậc tiền bối của mình 
đã chon vùi, nghề khai quật kho tàng cũng theo đó mà sinh ra. Phương pháp của những người 
nàu khá khoa học. Những điều họ làm rất giống với những gì chúng ta đang làm lúc này, đó là 
dựa vào các đầu mối để lại trong bút ký, điển tích hoặc các truyền thuyết dân gian, sau khi nắm 
được chứng cứ xác thực thì tiến hành đào bới trong một phạm vi đại khái. Đây gọi là phái quật 
tàng, nhưng tỉ lệ thành công của họ rất thấp." 


Nói tới đâu, giáo sư Phương Tân không khỏi nở một nụ cười gượng gạo: "Nhưng trong rất nhiều 
phái quật tàng, lại xuất hiện một chức nghiệp cực kỳ khoa học, đó chính là thức tàng sư. Thức 
tàng sư có thể là người bình thường, hoặc là tăng lữ, cũng có cả cao tăng đắc đạo nữa. Bao giờ 
cũng là họ tình cờ đến một nơi nào đó, hoặc là đột nhiên đến ngộ, vậy là hình thành nên một 
mối liên hệ thần bí nào đó với thần linh, sau đó họ sẽ nói với những người xung quanh, hoặc tự 
mình mang theo công cụ đến một nơi nào đó đào bới, có thể nói là bỗng dưng họ biết được bên 
dưới đó có chôn giấu kho tàng từ mấy trăm hoặc thậm chí cả nghìn năm về trước. Hừm, mọi 
người có tin không? ” 


Lạt ma Á La thấy mọi người đều mỉm cười, cùng lúc tỏ vẻ khó có thể tin được, chỉ có Trác Mộc 
Cường Ba là nhíu mày suy tư, rõ ràng là gã cũng biết về chức nghiệp thức tàng sư này. Chỉ nghe 


Trang 907/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giáo sư Phương Tân thở dài nói: "Tôi biết, chuyện này nghe thì có vẻ như là một việc hoàn toàn 
phản khoa học, nhưng đúng là nó có tồn tại. Hpn nữa tỉ lệ thành công của cách thức tàng sư 
thường rất cao, gần như chưa bao giờ có chuyện bọn họ không đào được phục tàng cả, phàm là 
chỗ nào được thức tàng sư chỉ ra, thì đều được chứng thực là có bảo tàng cả." Thấy mọi người có 
vẻ không tin tưởng lắm, giáo sư Phương Tân liền ngưng lại. 


Nhạc Dương thấy thế liền hỏi luôn: "Giáo sư đã gặp thức tàng sư bao giờ chưa? " 


"Chưa." Giáo sư Phương Tân lắc đầu. "Có rất nhiều thức tàng sư cả đời chỉ có thể phát hiện ra 
một kho tàng nào đó, cũng có người phát hiện được hai ba chỗ, nhưng trường hợp này cực kỳ 
hiếm hoi. Trước khi bất ngờ hình thành mối dây liên hệ với thần linh, họ cũng chẳng khác gì 
người bình thường cả, thậm chí nhiều người còn chẳng hệ biết gì về phục tàng cả. Tất cả bọn họ 
đều đột nhiên nhận được một sức mạnh kỳ dị, có lẽ là nhận được ...thần dụ hay hiệu triệu gì đó 
cũng nên. Còn nữa, rất nhiều người trong số họ sau khi phát hiện ra địa điểm phục tàng thì lại 
trở thành người bình thường. Chính vì vậu nên thức tàng sư mới gọi là mật truyền sư được truyền 
thừa theo phương thức thần bí nhất." 


Đường Mẫn lắc đầu: "Không thể nào, nhất định là truyền thuyết dân gian rồi. " 


Giáo sư Phương Tân lại nói: "Phải, mới đầu tôi cũng không tin lắm. Có điều, tuy chưa gặp qua 
thức tàng sư nào, nhưng tôi đã từng gặp mấy vị nghệ nhân hát xướng được thần linh chỉ dạy, tôi 
biết địa chỉ của họ, ngay bây giờ cũng có thể dẫn mọi người đi gặp họ được luôn. Cường Ba 
cũng biết mà, phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Đường Mẫn thắc mắc hỏi: "Nghệ nhân hát xướng được thần 
linh chỉ dạy là chỉ gì thế? " 


Trương Lập nỏi: "người hát sử thi Cách Tát Nhĩ Vương ấy." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Cách Tát Nhĩ Vương là bộ sử thi dài nhất, hùng vĩ nhất của Tây 
Tạng, à không, của toàn thế giới mới đúng. Những nghệ nhân hát xướng được thần linh chỉ dạu 
ấu hầu hết đều là dân du mục bình thường, thường là bị bệnh nặng, sốt cao một trân, hay là ngủ 
trên bãi cỏ nào đó tỉnh dậy, đột nhiên biết hát Cách Tát Nhĩ Vương luôn. Chẳng những vậy, 
ngoài Cách Tát Nhĩ Vương ra, họ còn biết hát những bộ sử thi khác nữa. Chúng tôi cũng bởi 
không tin, nên mới cất công đến thăm, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ hát rất ha, 
hay hơn đại sư Á La nhiều." 


Đường Mẫn hồ nghỉ liếc mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba rồi hỏi tiếp: "Đúng vậy không, anh 
Cường Ba? " 


Trác Mộc Cường Ba nắm tay cô, gật gật đầu. Đường Mẫn lắc đầu nói: "Em không tin, nhất định 
là họ đã thuộc làu từ trước rồi, chỉ là không ai biết đấy thôi." 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ, một chú bé chăn trâu mười bảy tuổi, hay thậm chí chỉ mười ba 
mười bốn, ung dung hát suốt bốn năm tiếng đồng hồ một bài sử thi dài mấy chục vạn dòng, mà 
lại còn sinh động dạt dào, giọng điệu truyền thần, cho dù có mời thầu về dạy cũng không giỏi 
đến thế được. Lúc nghe hát sử thi, gã có cảm giác những nghệ nhân ấy dường như không phải 
đang hát thuộc lòng, mà họ đã hoàn toàn bước vào dị thời không nơi Cách Tát Nhĩ vương và yêu 
ma đại chiến, rồi chỉ miêu tả lại một cách chân thức những gì họ nhìn thấy mà thôi. 


Trang 908/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều nghe nói về các nghệ nhân hát xướng được thần linh 
truyền dạy, nhưng chưa được nghe họ biểu diễn bao giờ, đối với chuyện này cũng bán tin bán 
nghi. Đột nhiên, Nhạc Dương phát hiện lạt ma Á La đang thong dong nhấp nước, anh đoán 
chắc chắn đại sư biết chuyện gì đó, và cũng có một lời giải thích cho chuyện này, giống như về 
trường hợp của phòng bao sư vậu. Lúc nàu, Đường Mẫn cũng quay sang lạt ma Á La định hỏi: 
"Đại sư Á La..." 


Cô vừa mở miệng, lạt ma Á La đã ngắt lời: "Ta biết cháu muốn hỏi gì rồi, ta có thể nói với cháu 
một điều thế nàu, những gì giáo sư Phương Tân vừa nói đều là sự thật, cũng không hề khoa 
trương một chút nào đâu.” 


Đường Mẫn hấp tấp: "Thế..." 


Lạt ma Á La tiếp lời: "Chuyện nàu nghe thì có vẻ không có căn cứ khoa học gì, nhưng có một 
quan điểm có thể dùng giải thích, quan điểm này là do các nhà khoa học phương Tây đưa ra, họ 
gọi là ký ức di truyền." 


"Kú ức di truyền! ” Mọi người cùng kêu lên kinh hãi, cả giáo sư Phương Tân cũng nghiêng tai 
lắng nghe. 


"Đúng vậy, " Lạt ma Á La nói: "từ khi được nêu lên, quan điểm này đã bị đưa ra tranh cãi rất 
nhiều, cuộc tranh cãi cho đến ngày nay cũng đã kéo dài gần trăm năm rồi. Những quan điểm 
liên quan đến cuộc bàn luận này, nếu có thời gian mọi người có thể đi tra trong các tài liệu, ở 
đâu tôi không nói nữa. Điều tôi muốn nói là, có lẽ tổ tiên của chúng ta đã nắm bắt được phương 
pháp nào đó khiến gen di truyền có thể mang theo thông tin về ký ức, truyền từ đời này sang 
đời khác. Vùng ký ức này ẩn trong một góc sâu của ý thức, cho đến khi gặp được điều kiện đặc 
thù nào đó, sẽ được kích hoạt nơi các hậu nhân thích hợp. Giống như giáo sư Phương Tân đã 
nói, sinh bênh, nằm ngủ một giấc trên bãi cỏ, hoặc đến một địa điểm đặc biệt nào đấy, đây đều 
là những cách có thể kích hoạt lại kú ức di truyền." 


Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu cũng không thể giải thíc rõ ràng. Một lúc sau mới nghe 
Đường Mẫn lên tiếng: "Kỹ ức cũng có thể di truyền sao? " 


"Đương nhiên, " lạt ma Á La nói: "Dê con vừa sinh ra đã biết chạu nhảu, cá vừa ra đời đã biết 
trồi lên mặt nước, chó con chưa mở mắt cũng biết tìm đầu vú chó mẹ, thuyết di truyền kú ức cho 
rằng, có một số động vật bậc thấp không bao giờ học hỏi được điều gì, chúng phải dựa vào kú 
ức di truyền mà sinh tổn. Ví dụ như bươm bướm chẳng hạn, cả đời con bướm phải trải qua bốn 
giai đoạn, trứng, sâu, kén, bướm, điều này khiến cho con bướm đời trước và con bướm đời sau 
vĩnh viễn không thể gặp được nhau, nhưng sau khi hóa bướm nó lại có thể lặp lại một cách 
chính xác hành vi của con bướm đời trước, thậm chí còn nhớ cả chặng đường di chuyển dài mấu 
nghìn kilomet. Nghe nói bướm vua ở châu Mỹ còn có thể dừng nghỉ trên đúng cái câu mà con 
bướm đời trước nó đã từng nghỉ ngơi, ai dạy chúng những điều này chứ? Làm sao để giải thích 
hành vi nàu? Vì vậu mới có người nêu quan điểm di truyền ký ức để giải thích những hiện tượng 
nàu. Con người chúng ta cũng không ngoại lên, có một số thứ được gọi là bản năng, đến một 
giai đoạn trưởng thành nhất định sẽ biến mất, nhưng có bản năng lại giữ được cho đến cuối đời. 
Chỉ có điều là cho đến ngày nay con người vẫn chưa tìm được phương cách nào hiệu quả để 
truyền bá tri thức và ký ức thông qua di truyền đấy thôi. " 


Nhạc Dương nói: "Vậy thì người xưa làm được bằng cách nào? " 


Trang 909/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La mỉm cười lắc đâu: "Tư tưởng triết học phương Đông quyết định rồi, họ chỉ cần kết 
quả, không cần nguyên nhân. Người thời xưa đã không biết nguyên nhân, chúng ta ngày nay lại 
càng không có cách nào mà đoán biết được. Nhưng thức tàng sư và nghệ nhân hát xướng đều 
thực sự tồn tại, khiến chúng ta không thể không tin, đích thực là người xưa đã làm được." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ý của đại sư là, tổ tiên của những thức tàng sư ấu rất có khả năng 
chính là những người đã chôn giấu bảo tàng, còn tổ tiên của những nghệ nhân hát xướng được 
thần dạy, vốn chính là những nghệ nhân hát xướng kể chuyện thời cổ đại, tuy cách nhau vài đời 
hay thậm chí là vài chục đời, nhưng gặp phải một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, đột nhiên trong số 
con cháu bỗng có người có được ký ức của tổ tiên, vì vậu mới biết kho tàng được chôn giấu ở 
chỗ nào, và cũng có thể đọc thuộc lòng cả bộ sử thi dài mấy trăm nghìn dòng! " 


Nhạc Dương nói: "Cách giải thích này cũng tạm chấp nhận được, chỉ là hơi quá huyền hoặc, 
người xưa liệu có thể nắm được kỹ thuật thần kỳ như thế không? " 


Lạt ma Á La đáp: "Đây chỉ là một cách giải thích tương đối hợp lý trong rất nhiều cách giải thích 
về thức tàng sư, chúng ta cũng không có cách nào để chứng minh mà chỉ có thể tạm thời tin vậu 
thôi. Thông thường, các thức tàng sư sẽ đột nhiên có một đoạn ký ức khi đến gần hoặc ở nơi 
chôn giấu bảo tàng, điều này khá là khớp với thuyết kú ức di truyền, những hoàn cảnh tương 
đồng có thể làm khơi gợi lại ý thức tiềm ấn, cũng khá là giống với tình trạng hiện nay của Ba 
Tang. Chúng tôi gọi quá trình đột nhiên sở hữu ký ức không nằm trong trải nghiệm bản thân 
này của thức tàng sư là thức tỉnh." 


Trác Mộc Cường ba run bắn người lên như bị giật điện. Khi các trưởng lão thôn Công Bố nói 
đến chuuện "thức tỉnh", nhiều lắm gã chỉ cười cười cho qua, nhưng giờ nghe lạt ma Á La nói 
vậy, có vẻ như đúng là có chuyện như thế thật. "Mình sẽ ...thức tỉnh thật sao? ” Gã không nén 
nổi mà thẩm tự hỏi. 


Mẫn Mẫn lại rót cho lạt ma á La một cốc nước khác. Ông mỉm cười nói tiếp: "Được rồi, vừa trở 
về đã nói bao nhiêu chuyện với mọi người rồi, để tôi đi nghỉ ngơi một lát nhé, được không? " 


$*o& 


Lạt ma Á La một mỉnh ngồi tĩnh tọa trên giường. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam bước vào, cất 
tiếng hỏi luôn: "Sao rồi à? " 


Lạt ma Á La thở dài: "Chỉ sợ chuyện con lo lắng nhất đã xảy ra rồi. " 


Lữ Cánh Nam nhíu mày, sau đó nói: "chuyện nàu cũng dự đoán được, nhưng còn chuyện Cường 
Ba thiếu gia vừa kể..." 


Lạt ma Á La nói: "Đâu đúng là một chuyện quái dị." 
Lữ Cánh Nam nói: "Á La đại nhân, ngài nói xem liệu có phải Merkin cố ý..." 


Lạt ma Á La lắc đầu: "Không thể nói vậu, lúc đó Cường Ba thiếu gia đến cả Tử kỳ lân ở đâu còn 
chẳng biết, ba chữ Bạc Ba La kia lại càng chưa từng nghe nói đến, hơn nữa quan trọng nhất là 
hắn muốn gặp Cường Ba thiếu gia để làm gì? Lẽ nào hắn biết thuật tiên trí? Muốn xem mặt đối 
thủ trong tương lai thế nào? Còn nữa, dựa vào biểu hiện sau này, có thể thấu Merkin cũng cảm 


Trang 910/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy k lạ khi một thương nhân nuôi và kinh doanh chó ngao Tây Tạng đột nhiên lại biến thành 
đối thủ cạnh tranh tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu với mình. Cường Ba thiếu gia từng thấy bóng 
Merkin hai lần ở nhà mình và trong khách sạn, chứng tỏ từ lúc đó hắn mới bắt đầu để ú điều tra 
thân phận của cậu ấy, hơn nữa còn theo dõi cậu ấy, bắt cóc kẻ điên người Qua Ba, một loạt sự 
kiện này đều là do một tay hắn lên kế hoạch. Cũng nghĩa là, lúc gặp Cường Ba thiếu gia lần đầu 
tiên, tên Merkin nàu căn bản không hề hiểu gì về Cường Ba thiếu gia, cũng chẳng buồn để tâm 
đến cậu ấu. Không thông, không thông! " Lạt ma Á La ngửa mặt lên trần nhà nói: "Không 
thông, không thông! ” 


Lữ Cánh Nam cũng trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy thì lần đầu Merkin và Cường Ba thiếu gia gặp mặt 
đúng là một sự trùng hợp ư? ” 


Lạt ma Á La gật đầu: "Trước mắt, chúng ta chỉ có thể đặt giả thiết là như vậy thôi. " 


Trang 911/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3O - Lời Nguyễn Thần Bí 


Lữ Cánh Nam nhấp một ngụm nước, rồi lại nói: "Với những thông tin hiện nay chúng ta đang 
có, có thể nói tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh, tôi nghĩ, sau khi nếm trải các cơ 
quan trong Đảo Huyền Không tự, mọi người chắc đều không phản đối tôi nói như vậy phải 
không. Thành tựu về mặt cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ "đỉnh cao" để hình dung, theo 
những gì chúng ta được biết, bọn họ đã lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để cung 
cấp động lực vĩnh cữu, họ cũng có nghiên cứu rất sâu với các hiện tượng quang học, về mặt khí 
động lực học, họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bấu giờ; đáng sợ hơn nữa là, hiểu biết 
của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao khó thể với kịp, về mặt 
này cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa thể bì kịp với tôn giáo từ nghìn năm về 
trước này... 


Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã ba tháng qua đi, tình hình hồi phục của những người còn lại 
đều rất tốt, chỉ có vết thương ở xương đùi giáo sư Phương Tân là hồi phục tương đối chậm hơn. 
Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không ai nhàn rỗi, hơi khỏe lên một chút là bắt đầu 
tiến hành huấn luyện thích ứng, ngay cả giáo sư Phương Tân tạm thời chưa thể tập luyện hồi 
phục cũng mải mê vùi đầu nghiên cứu các tư liệu tranh ảnh thu thập được. 


Thời gian các thành viên trong nhóm ở cùng giáo sư gần như đã thành quy luật, sáng sớm Trác 
Mộc Cường Ba sẽ đấu giáo sư ra vườn hoa bệnh viện tản bộ, đây là thời gian thuộc về riêng hai 
thầy trò bọn họ, cả Đường Mẫn cũng không đến quấy nhiễu; sau đó lạt ma Á La và giáo sư sẽ 
cùng lên mạng nghiên cứu những vấn để về mặt tôn giáo gặp phải trong chuyến ởi vừa rồi. Đại 
sư hết sức chú ý đến những hình ảnh mà mấy người bọn giáo sư Phương Tân quay được trong 
kiến trúc tựa như cung điện ba tầng kia, còn cả tòa Thiên Phật điện cuối cùng và ba gian điện 
xung quanh nữa, mỗi lần xem lại đại sư đều bồi hồi xúc động. Trong lúc đó các thương bệnh 
binh khác cũng đều đang phân tích chỉnh lý lại những tư liệu họ thu thập được trong Đảo Huyền 
Không tự. Buổi trưa, tất cả tập trung ở phòng bệnh dùng bữa, Lữ Cánh Nam thông báo những 
tiến triển mới nhất và tình hình của đối thủ. Buổi chiều cũng là thời gian làm việc - giáo sư và 
Trác Mộc Cường Ba chủ yếu phụ trách phiên dịch và liên hệ với các chuyên gia, điều tra tư liệu, 
xem Tạng sử, Đường Mẫn còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi xoa bóp cho giáo sư. Những người 
khác cũng đều bận rộn với công việc của mình: Trương Lập phụ trách nghiên cứu về cơ quan 
trong Đảo Huyền Không tự, chuẩn bị cho lần xuất phát tiếp theo; Nhạc Dương và Ba Tang thì 
lo phân tích vũ khí và phương thức tác chiến của đám người Ben dẫn đầu, hụ vọng có thể sử 
dụng máy tính tạo ra một chương trình huấn luuện mô phỏng với kẻ địch giả tưởng; ngoài việc 
chăm sóc giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn còn phụ trách giao tiếp với các bác sĩ phía bệnh 
viện, tìm hiểu tình hình hồi phục của các bệnh nhân, đồng thời, được giáo sư Bùi chỉ bảo, cô 
cũng tiến hành một số điều chỉnh thích đáng đối với các loại thiết bị mang theo, tăng thêm một 
số thiết bị phẫu thuật bằng hợp kim. 


Một điều đặc biệt đáng nhắc đến là, trong thời gian nàu, dường như lạt ma Á La có rất nhiều 
cảm ngộ đối với những bích họa vẽ hình cổ nhân tu hành nhìn thấy trong thạch thất, hễ rảnh rỗi 
lúc nào là ông lại trầm tư mặc tưởng lúc ấy, những điều tâm đắc ghi lại kín cả mấy cuốn số dàu, 
có lúc Trác Mộc Cường Ba còn kinh ngạc phát hiện ra tư thế của lạt ma Á La hoàn toàn giống 


Trang 912/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hệt như tư thế của các tăng lữ trên bức bích họa mà họ trông thấy trong thạch thất. 


Ngày hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba đang đấu giáo sư Phương Tân tản bộ trong hoa viên như 
thường lệ, giáo sư đột nhiên cất tiếng: "Phải rồi, Cường Ba à, các chuyên gia ở nước ngoài lại có 
phát hiện mới về di chỉ Mawa kia đấy." 


"Ừm, vậy sao! " Trác Mộc Cường Ba hờ hững đáp lại một tiếng. Trong tâm trí gã, Mava nói gì 
thì nói cũng cách Tây Tạng cả mười vạn tám ngàn dặm, cho dù có quan hệ gì đấy thì cũng chỉ 
hết sức mong manh nhỏ bé mà thôi. 


Giáo sư Phương Tân tựa như nhìn thấu được nội tâm của Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười nói: 
"Hình như cậu không để ý đến phát hiện ở di chỉ Mava lắm thì phải." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "m, thầu giáo, tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên tập trung vào tấm 
bản đồ, chỉ có phá giải được thông tin trên bản đồ, hành động của chúng ta mới có đột phá 
quan trọng, còn chuyện ở Nam Mỹ kia thì, tôi nghĩ...” 


Giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói: "Cường Ba à, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Đúng là Maya 
cách chúng ta rất xa, nhưng cậu đừng quên sự tích sứ giả đến châu Nam Mỹ. Theo những ghi 
chép về việc đến Nam Mỹ trong lịch sử, thời gian đi lại chỉ cần hai năm là đủ, nhưng trong tư 
liệu thì vị sứ giả đó đi về mất đến mười năm đằng đãng, khoảng thời gian này rốt cuộc ông ta đã 
làm gì ở châu Mỹ, không ai biết cả." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện chúng ta tìm kiếm Bạc 
Ba La thần miếu hay không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ứm, tôi biết là cậu sẽ nghĩ như thế mà. Vậy tôi hỏi cậu nhé, theo 
những gì chúng ta đã biết, tấm bản đồ đó bị người ta lấy đi từ một trăm năm trước rồi, tấm mà 
chúng ta lấy được có lẽ chỉ là bản sao thôi. Đám người kia đã nghiên cứu suốt một trăm năm, tại 
sao vẫn không thể phát hiện ra vị trí chuẩn xác của Bạc Ba La thân miếu chứ? Chẳng lẽ cậu 
không cho rằng, đó chắng phải là vì họ chỉ chuyên chú tìm hiểu bản đồ, mà xem nhẹ rất nhiều 
thứ khác hay sao? Chúng ta phải suy nghĩ trên cơ sở kết quả của những người đi trước, phát 
hiện ra càng nhiều bí mật chưa bị phát hiện, không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào. Cậu không 
cho rằng, nếu chỉ dựa vào khoảng cách xa gần mà phán đoán những di tích cổ đó không có giá 
trị đối với hành động của chúng ta là quá võ đoán hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn còn muốn nói gì đó: "Nhưng mà...” 


Giáo sư Phương Tân ngắt lời: "Tạm thời đừng nói "nhưng mài” vội, tôi cho cậu xem một thứ này, 
xem xong rồi hãy đưa ra phán đoán." Giáo sư lấy trong lòng ra một cuốn sổ, đoạn nói, "Đây là 
văn bia trên trận đá do các chuyên gia dịch ra được. Lần trước đã phá giải một nửa, giờ đã được 
tám mươi phần trăm rồi, những chỗ còn lại cũng có thể đoán ra được một phần ú nghĩa, tôi có 
chỉnh lý và sửa chữa lại trong cuốn số đó, cậu xem thử coi." 


Trác Mộc Cường Ba cảm lấy cuốn số, xem lướt qua mấy hàng, nội dung đoạn đầu cũng giống 
như lần trước, kể chuyện người Kukuer bôn ba vất vả, xâu dựng nhà cửa quê hương, còn đoạn 
phía sau lại là phần đầu của một lời nguyên: Một khi để máu tanh vấy bẩn bậc thang Thánh 
miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thả mọi nơi. Tất cả thành 
thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống sài lang an cư bên dưới 


Trang 913/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở 
khắp mặt đất mênh mông... Đọc đến đây, Trác Mộc Cường Ba không khỏi thần người ra, rồi 
sau đó giật thót mình. Gã nhớ ra rồi, chẳng trách lần đầu tiên nghe Đa Cát ngâm nga phần 
nguyển rủa này gã lại cảm thấu quen thuộc đến thế, thì ra lần đầu tiên gã nghe thấu lời nguyên 
này, lại chính là trong bài sử ca mà Babatou đã hát dưới trăng đêm, chỉ có điều lúc ấy gã đã uống 
khá say nên đến giờ cũng không nhớ ra nổi. Nỗi kinh hãi trong lòng chặn cả lời nói, một hồi lâu 
sau Trác Mộc Cường Ba cũng không thốt được nên lời. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Sao thế? Có phải rất kinh ngạc hay không? Lời nguyên tương đồng, 
nội dung v hệt, có làm cậu có liên tưởng gì không? " 


Khóe miệng Trác Mộc Cường Ba khẽ giật giật, giáo sư Phương Tân lại nói tiếp: “Tạm thời đừng 
trả lời tôi vội, cứ đọc hết đi rồi hãng nói.” 


Nửa sau của bài văn bia viết về tình hình sau khi tai nạn xảy ra. Tất cả các vương quốc đều phải 
đối mặt với nguụ cơ diệt vong, tuyệt đại đa số mọi người đều rời khỏi các tòa thành, lấn sâu vào 
chốn rừng hoang núi thắm, chỉ có một số rất ít người vì một nguyên nhân nào đó mà ở lại. Phần 
nói về nguyên nhân ấy có rất nhiều kú hiệu lạ nên vẫn chưa thể giải đọc ra được, ở giữa là một 
đoạn ký hiệu rất sơ lược, những người ở lại đã đứng trước lăng mộ của tổ tiên mà thể ước, dù 
chết cũng phải bảo vệ Bạch thành mà các bậc tổ tiên đã dùng máu và mồ hôi xâu dựng nên, bàu 
tỏ quyết tâm không bao giờ phản bội, phía sau là chú giải của chuyên gia, có bảy kú hiệu kiểu 
như kú tên. Đoạn văn dịch nàu hoàn toàn khớp với bài thành ca mà Babatou từng ngâm hát, duụ 
chỉ có nguyên nhân kia là thiếu, dường như lúc đó người Maya hết sức kiêng kụ việc đề cập đến 
nguyên nhân khiến họ diệt vong, ngay cả lời thể trên lăng mộ tổ tiên cũng mập mờ úp mở 
không nói rõ ra. 


Dã thú, cơn bão khủng khiếp, trận đá khổng lỏ, bộ lạc ăn thịt người, rừng Mãng Xà, Bạch thành, 
địa cung Ahezt, từng cảnh tượng như đoạn phim quay ngược hiện lên trong óc, những trải 
nghiệm của lần ấy đến giờ Trác Mộc Cường Ba vẫn còn nhớ rõ như in. "Tất cả các vương quốc 
đều phải đối mặt với nguy cơ diệt vong... Tất cả các vương quốc..." Tai họa đáng sợ quất mạnh 
vào từng dâu thần kinh của Trác Mộc Cường Ba. Sau khi từ di chỉ Mava trở về, Trác Mộc Cường 
Ba cũng từng có thời gian chuyên nghiên cứu lại lịch sử Mava. Sự hủy diệt của nền văn minh nàu 
cũng thần bí hệt như sự ra đời của nó vậy, tựa hồ như đây là một nền văn minh tự dưng xuất 
hiện, rồi sau đó lại tự dưng biến mất vậy. Có chuyên gia khảo cổ từng nói: "Là một lần mất mát 
văn hóa triệt để nhất, toàn diện nhất trong lịch sử loài người. " 


Các chuwên gia có uy tín đưa ra nhiều giả thiết khác nhau, nhưng đều không có sức thuyết phục. 
Không ai giải thích được tại sao người Mava lại bỏ hết các thành trì, rồi làm thế nào lại mất cả 
nền văn minh. Chỉ biết rằng thời gian xảy ra sự kiện này đại khái vào khoảng năm 800 sau 
Công nguyên. Bấy giờ, những người Maua mà người đời sau cho là nhận được tri thức từ người 
ngoài hành tinh ấu tựa như được thần linh hiệu triệu, lũ lượt rời khỏi những thành trì hùng vĩ tiến 
vào rừng sâu rậm rạp đầy dã thú, ẩn mình rất kỹ. Khi xuất hiện trở lại trước mặt người đời, người 
Mava đã biến thành một đám người nguyên thủy sử dụng công cụ đá, mặc áo da thú, đã quên 
mất nền văn minh của mình, hoàn toàn không hề hay biết về một thuở xa xưa huy hoàng chói 
lọi. Đến nỗi mấy trăm năm sau, người phương Tây khi phát hiện ra di chỉ Maya cổ đại vẫn 
không chịu tin rằng những kiến trúc tồn tại như kỳ tích ấy lại do một đám người ăn lông ở lễ, đốt 
rẫu gieo hạt kiến tạo nên. 


Trang 914/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, chỉ thấu gã lật giở xem hết trang số 
cuối cùng rồi đứng ngần ra đó không nói một lời, tựa như đang suy tư. Ông lại điểm đạm nói: 
"Hai sự việc nhìn bể ngoài có vẻ hoàn toàn không liên quan đến nhau, kỳ thực lại có mối liên hệ 
không thể tách rời. Địa cung Ahezt đó có thể khiến giáo quan và đại sư Á La coi trọng như vậu, 
sao lại có thể nói là không có can hệ gì nhiều đến công cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu cơ 
chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba đang suy tư, trong đầu óc lần lượt hiện lên hình ảnh trong tẳng dưới cùng 
của địa cung Ahezt, núi xác chết trong Đảo Huyền Không tự, động xác khô ở Cổ Cách, còn cả 
huyết trì nữa, những thứ này dường như có một sợi dây vô hình nối liền với nhau. Gã biết, đầu 
mối của sợi dâu có thể chính là ở trong Bạc Ba La thần miếu thần bí kia. Lúc này, gã mới hiểu 
dụng ý của giáo sư Phương Tân khi ông bảo gã cần phải nhìn lại di tích cổ Mawa, giáo sư đang 
nói với gã, đây là một đầu mối cực kỳ quan trọng đã bị những nhóm thám hiểm khác bỏ qua, 
nếu không thể nắm bắt được, nói không chừng cả nhóm của gã cũng chỉ có thể bước theo vết 
xe của những nhóm truy tìm Bạc Ba La đi trước mà thôi. Trong ánh mắt ngời lên những tia sáng 
hụ vọng, gã chân thành nói: "Thầu giáo, tôi hiểu rồi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy là tết nhất rồi, mặc dù nói Bạc Ba La thần miếu không phải là 
mục tiêu tìm kiếm cuối cùng của cậu, nhưng đến gần thần miếu một bước, cũng có nghĩa là tiến 
gần đến chiến ngao thêm một bước. Phải rồi, cậu còn nhớ tượng thần hình ngưu đầu mã mà lần 
trước chúng ta thấu trong địa cung Ahezt không? " 


Trác Mộc Cường Ba sao có thể quên được, ở tầng nào tượng thần ấu cũng xuất hiện, thậm chí 
còn ở nơi trung tâm nhất và ngang hàng với thần Rắn tối cao của người Kukuer. Nhưng gã cũng 
biết, dường như không thể tìm được tư liệu nào liên quan đến tượng thần đó cả. Giờ nghe giáo 
sư Phương Tân nhắc đến, gã không khỏi buột miệng thốt lên: "Đó là thần gì vậy? ” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười thần bí: "Có quan hệ rất mật thiết với cậu đấy nhé." Thấy nét 
mặt nặng nề của Trác Mộc Cường Ba, ông đoán là gã không nghĩ ra được, lại gợi ý thêm: "Có 
quan hệ rất chặt chẽ với công việc của cậu..." Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, vẫn không thể 
nghĩ ra. Giáo sư đành mỉm cười nói: "Là thần Chó.” 


"Thần... thần Chó? " Trác Mộc Cường Ba hết sức kinh ngạc, bộ dạng như thế mà gọi là chó 
được ư? 


Giáo sư Phương Tân nghiêm mặt nói: "Các chuyên gia đã nhiều lần phân tích khảo chứng, cuối 
cùng xác định đó chính là thần Chó trong tâm trí người Mava. Thần Chó "Huluter" là anh em 
ruột với thần Kukulcan, thần tối cao của người Mava, hằng ngày thần phụ trách lấu mặt trời dưới 
địa ngục nâng lên bầu trời, đến đêm lại đưa mặt trời trở về địa ngục. Trong tín ngưỡng của một 
số người Mava, thần Chó thực sự có địa vị chí cao ngang hàng với thần Rắn Kukulcan. Vị thần 
này chỉ được lưu truyền ở một số vùng nhất định, tượng hay hình ảnh rất ít, hơn nữa hầu hết 
những tượng khai quật được cho đến thời điểm này đều là tượng bốn chân nâng chén, bức mà 
chúng ta quay được, có lẽ là bức duy nhất thể hiện thần Chó ở tư thế đứng. Tuy nhiên, ở những 
nơi khác, tượng thần Chó và thần Rắn Kukulcan đều được đặt tách rời, vẫn có khác biệt nhất 
định vẻ đẳng cấp. Chỉ có những người Mava trong Bạch thành mới đặt thân Chó ở địa vị quan 
trọng như thế. Về mặt này, có lẽ bên trong còn mối liên hệ gì đó nữa. " 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Thầy giáo, ý thầu muốn nói là có liên quan đến 


Trang 915/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vị sứ giả kia phải không? " Gã biết, trên đất Tạng này, các địa phương khác nhau có những câu 
chuyện thần thoại khởi nguyên khác nhau, đại đa số dân Tạng cho rằng tổ tiên của họ là khỉ, 
cũng có người nhận là chó, hay cả cá nữa làm tổ tiên. Nếu như vị sứ giả kia có địa vị vô cùng 
cao trong tâm trí người Maya, thì rất có khả năng tín ngưỡng của ông ta cũng được người Mava 
phóng đại đề cao lên. 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Đúng thế, tôi suy đoán như vậy đấy. Vị sứ giả kia rốt cuộc đã làm 
gì ở châu Mỹ? Lời nguyền mà người Mava cũng biết kia là như thế nào? Bên trong đó có ngàn 
vạn mối dây liên hệ với nhau, tôi tin nếu chúng ta có thể tháo gỡ những liên hệ này, chắc hẳn 
sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đó. Trước mắt thì các bạn bè 
chuyên gia nước ngoài mà tôi tìm được, có một nhóm đang giải dịch thứ văn bia khó hiểu kia, 
ngoài ra còn một nhóm chuyên nghiên cứu những bức bích họa thần bí trong địa cung. Còn nhớ 
bức tranh trong lăng tẩm của vị vua Mava ấy không? Các chuyên gia nước ngoài dường như đã 
tìm được điểm đột phá, không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vưi bất ngờ gì nữa đâu. 
Còn nữa, các đầu mối khác cũng quan trọng như vậy cả, các tư liệu lấy được trong Đảo Huyền 
Không tự đương nhiên là rất quý trọng, mà trong thôn Công Bố chắc chắn cũng vẫn còn khá 
nhiều thông tin ẩn giấu. Cường Ba à, có vẻ sức khỏe cậu đã hồi phục rồi, không cần ngày nào 
cũng ở đây với tôi nữa, hãy đi điều tra những đầu mối bị xem nhẹ ấy đi. Cho tôi biết, trước mắt 
cậu có dự định gì không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi định về nhà một chuyến trước đã, hỏi a ba xem chuyện Thánh sứ 
kia là như thế nào, xem gia tộc chúng tôi và Bạc Ba La thần miếu rốt cuộc là có quan hệ gì 
không. Sau đó, sau đó tôi sẽ đến thôn Công Bố báo cho họ biết việc của Đa Cát." 


Giáo sư gật đầu nói: "Ừm, vậy là tốt nhất, cậu phải tranh thủ, nếu bắt đầu huấn luyện hồi phục 
kiểu khép kín thì không còn thời gian đâu." 


Trác Mộc Cường Ba cũng gật đầu: "Vậy được tồi, tôi sẽ đi nói với Lữ Cánh Nam một tiếng." 


Trác Mộc Cường Ba nói chuyện này với Lữ Cánh Nam, không ngờ cô lại lập tức đồng ý luôn, 
hơn nữa còn tuyên bố rằng hiện nay tình hình hồi phục của mọi người đều rất tết, công việc dở 
dang cũng gần hoàn thành rồi, nên tất cả đều được nghỉ một tuần, mọi người có thể nhân 
khoảng thời gian nàu mà đi làm những chuyện mình muốn làm. Mỗi người đều có việc riêng của 
mình, Trương Lập, Nhạc Dương chuẩn bị về quê một chuyến, sau đó nếu còn thời gian sẽ vẻ 
đơn vị thăm thú, lạt ma Á La sẽ trở lại chùa Sắc Lạp, còn Ba Tang thì về nhà Trác Mộc Cường 
Ba gặp anh trai, Đường Mẫn muốn sang bệnh viện tâm thần Andrea thăm anh trai cô. Vậy là 
Trác Mộc Cường Ba cũng điều chỉnh lại hành trình của mình một chút, trước tiên sẽ đưa Đường 
Mẫn trở lại Mỹ, sau đó về nhà, cuối cùng mới đến thôn Công Bố. Còn giáo sư Phương Tân thì 
muốn ở lại Lhasa tiếp tục dưỡng thương. Trác Mộc Cường Ba biết chuyện liền hỏi ông: "Sao 
thầu không sang Canada thăm con trai? " 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Con trai tôi lớn rồi, nó cũng có chuyện riêng của nó, có gì mà phải 
thăm thú chứ? Giơ vác bộ dạng thế này đến thăm nó, chẳng phải là lại khiến nó thêm lo cho tôi 
hay sao? Mọi người cứ đi làm việc của mọi người đi, ở đây tôi còn rất nhiều tư liệu phải chỉnh lú 
lại, còn phải giữ liên lạc với chuyên gia các nước nữa. Hoàn cảnh ở đây cũng tốt lắm, không cần 
lo cho tôi đâu." 


Tối hôm đó mọi người tổ chức một cuộc liên hoan nho nhỏ, mời cả đội trưởng Hồ Dương, các 


Trang 916/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bác sĩ phụ trách điều trị trong bệnh viện, ngàu hôm sau ai đi việc nấy, còn Hồ Dương ở lại với 
giáo sư. 


Ngồi máy bay một ngày, cuối cùng cũng đến được ban Pennsvlvania, nước Mỹ. Lúc gần đến 
bệnh viện, Đường Mẫn bỗng thấy thấp thỏm không yên. Cô hụ vọng được trông thấu anh trai 
mình khỏe mạnh trở lại biết bao, nhưng lại sợ phải thấy bệnh tình của anh vẫn chưa hề khởi sắc, 
ngồi trên máu bau mà cứ ngơ ngẩn thất thần, nhắc đến anh trai là lại rơi nước mắt lã chã, nơm 
nớp lo âu cứ như một chú thỏ con run rấu. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt lấu bờ vai Đường Mẫn, 
bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, em cũng biết các phương pháp chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện 
ấu cực kỳ tiên tiến mà, anh trai em ở đấy chắc chắn là đã hồi phục phần nào rồi, nói không 
chừng còn đã hoàn toàn bình phục rồi ấu chứ." 


"Xin lỗi, thưa cô, anh trai cô đã được người ta đón ra khỏi bệnh viện này từ nửa năm trước rồi! " 
Không ngờ, câu trả lời của bệnh viện giáng cho họ một đòn phủ đầu choáng váng. 


"Cái gì? Cô nói cái gì? Chắc chắn là nhằm rồi! Cô tra lại cho rõ đi, anh trai tôi tên là Đường 
Thọ, Tang, Tao, phiên âm viết thế này này, cô nhìn rõ chưa. Ngoài tôi ra, anh trai tôi không có 
người thân trực hệ nào nữa mà.” Đường Mẫn lo lắng đến sắp phát khóc lên. 


Cô v tá tư vấn khẳng định: "Không sai, là Đường Thọ, người Trung Quốc, hai mươi bảy tuổi, cao 
một mét bảy, nặng tám mươi sáu cân. Đây là ảnh của anh ấu, có đúng không? Để tôi xem nào, 
đã được đón đi từ bảy tháng trước. ` 


Đường Mẫn biến sắc, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, sắp ngồi phịch xuống 
đất thì được Trác Mộc Cường Ba nhanh tay đỡ dậy. Gã nghiêm giọng hỏi: "Theo quy chế của 
bệnh viện các cô, mỗi khi bệnh nhân thuộc diện ủụ thác chăm sóc xuất viện hắn, hoặc bệnh tình 
có biến chuyển, đều cần phải cho người thân trực hệ mà. Tại sao chúng tôi không nhận được 
bất cứ thông báo gì vậy? " 


Cô y tá tư vấn nhíu mày nói: "Thế này nhé, xin chớ lo lắng, để tôi tra lại giúp hai người. 
Đường... Thọ, à, ở đây này, mời xem..." Cô ụ tá tư vấn chỉ vào số liệu trong máy tính, nói: "Khi 
đó, người ta trình công văn trực tiếp của Viện Kiểm sát, lấu tư cách là người giám hộ pháp định 
duy nhất của Đường Thọ mà đưa anh ta đi, bệnh viện chúng tôi không có quyền can thiệp. Còn 
việc thông báo với thân nhân trực hệ của người bệnh, vì phía bên kia là người giám hộ do phát 
luật chỉ định, thế nên việc thông báo với những thân nhân khác của người bệnh đã không còn 
nằm trong phạm vi trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi nữa." 


Trên màn hình máy tính hiện ra một văn bản pháp luật, bên trên viết rõ quyền lợi và nghĩa vụ 
của người giám hộ, cuối cùng là một chữ kú như rồng bay phượng múa, lối viết rất kỳ quái. Trác 
Mộc Cường Ba săm soi một hồi lâu mới có phản ứng. Đó là phiên âm tiếng Trung của chữ 
"Cường Ba" chứ không phải tiếng Anh. Gã ngắn ra mất một lúc, không biết là ai đã giở trò đùa 
ác, Đường Mẫn cố vớt vát hỏi: "Vậu cô còn nhớ là người nào đã đưa anh trai tôi đi không? " 


Cô v tá tư vấn thoáng bản thần, rồi áy náy đáp: "Xin lễi, hình như hôm ấy không phải ca trực 
của tôi, tôi không nhớ được. Tôi có thể giúp hai người kiểm tra lại trong danh sách ký tên của 
bệnh viện. A, là chữ kú của bác sĩ Owen." 


Đường Mẫn gật đầu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tiện cô cho hỏi luôn, hôm nay bác sĩ Owen có 
đi làm không vậy? " 


Trang 917/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cô v tá kiểm tra trong máy tính, rồi gật đầu đáp: "Có, ông ấu đang ở đây. " 


Bác sĩ QOwen là bác sĩ chủ quản của Đường Thọ, phụ trách việc trị liệu tâm lý. Trong phòng làm 
việc, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đã gặp được vị bác sĩ trung niên có mái tóc lấm tấm 
điểm bạc trước tuổi nàu. Sau khi nghe họ nói mục đích, bác sĩ Owen trầm ngâm nhớ lại, rồi đột 
nhiên kêu lên: "À, tôi nhớ ra rồi, anh trai cô chính là người Trung Quốc mãi vẫn không có 
chuuển biến chút nào. Đúng vậy, theo quan sát của tôi, tỉnh thần của anh ấy không hề có 
chuyvển biến tốt lên. Lúc anh ta được đưa ra khỏi viện và lúc cô rời khỏi đâu, bệnh tình về cơ bản 
là không có gì thay đổi. Có lẽ chính vì vậy nên các vị mới nghĩ đến việc đổi bệnh viện khác phải 
không? Nhưng thực là chúng tôi đã làm hết sức rồi. Tôi có cảm giác, căn bệnh của anh trai cô 
dường như thuộc trường hợp nghiêm trọng nhất. Mỗi lần chúng tôi tiến hành thôi miên hòng 
mở tiềm thức, anh ấy đều tỏ ra vô cùng khép kín, căn bản không thể đoán biết được nội tâm 
anh ấy có những gì. Các biện pháp trị liệu thông thường đều không có hiệu quả, các tác dụng 
phụ của thuốc cũng không xảy ra trên cơ thể anh ấy, đâu đúng là một trường hợp không thể tin 
nổi. Cái gì? Anh chị muốn biết ai đã đưa anh ta đi hả? Nói vậy là anh chị không hề biết anh ta 
đã rời khỏi bệnh viện? Chuyện này là như thế nào? Hôm đó, người kia còn đưa ra cả giấy của 
Viện Kiểm sát cơ mà, sao anh chị lại không biết chuyện này được? Để tôi nghĩ lại xem nào, 
người đó cao xấp xỉ bằng tôi, khoảng một mét chín, đầu rất to, còn có mấy người nữa đi cùng, 
hình như là quân nhân, bọn họ đều mặc quân phục...” 


Trang 918/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 31 - Đáp Án Cỏa Trí Giải 


Nghe bác sĩ Owen tả xong, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đều lạnh cả người. Người mà 
bác sĩ Owen vừa nói đến không phải chính là kẻ đối đầu của họ thì còn ai vào đâu được nữa? 
Hỏi han thêm mấy lượt nữa, Trác Mộc Cường Ba lại càng khẳng định kẻ đó chính là Ben. 
Khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Ben biến mất ở Trung Quốc, còn họ thì đến Nam Mỹ tập 
huấn, tình hình thật vô cùng tệ hại. Bọn gã thật sự quá sơ suất, bên phía mình đã điều tra về 
Ben vậy thì bọn hắn chắc chắn cũng có điều tra về những người bên phía gã. Nhất định là hắn 
đã biết được chuyện của anh trai Đường Mẫn từ nguồn nào đó. Bọn hắn đã bắt người điên ở 
Mông Hà đi, vậy thì không cớ gì lại bỏ qua Đường Thọ, sao gã không nghĩ đến chuyện này kia 
chứ. Mặc dù tinh thản Đường Thọ có vấn đẻ, nhưng chưa chắc là đã không thể hỏi ra được điều 
gì đó từ miệng anh ta. 


Đường Mẫn đã như chim sợ cành cong, toàn thân run rấu, muốn khóc tới nơi nhưng lại không 
lấy đâu ra nước mắt. Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết dịu dàng an ủi. Khoảnh khắc ấy, Đường 
Mẫn sao mà yếu ớt mong manh, cô nép người vào lòng Trác Mộc Cường Ba nấc lên: "Làm sao 
bây giờ? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? " 


Trác Mộc Cường Ba nghiêm nghị đứng thẳng người lên, nói: "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm 
được anh trai em về. Giờ chúng ta báo cảnh sát trước đã, nhờ họ giúp sức điều tra xem ở đâu 
còn đầu mối gì không? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Đường Mẫn dựa sát người vào đôi bờ 
vai khỏe mạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi bất an, chỉ lo sẽ lại mất đi người thân duy nhất này nữa. 


Điều tra xét hỏi mất hai ngày trời, thời gian nghỉ đã hết quá nửa mà Trác Mộc Cường Ba vẫn 
chưa về được đến nhà. Đường Mẫn đến Sở Cảnh sát cung cấp các đầu mối khác nhau, gã cũng 
chẳng giúp đỡ gì được. Đến hôm thứ ba, các công việc giấy tờ đã hoàn tất, mọi thông tin chỉ tiết 
đều đã giao hết cả cho phía cảnh sát, Trác Mộc Cường Ba mới ướm hỏi: "Họ có thông tin gì về 
anh trai em là sẽ báo lại ngay lập tức, hay chúng ta về nhà trước nhé? " 


Đường Mẫn càng thêm hao gầy so với trước, nhìn yếu ớt mong manh vô cùng, nhưng giữa hai 
hàng lông mày thanh tú đã dần ngưng tụ lại vẻ kiên cường, cô lắc đầu đáp: "Không, em muốn ở 
lại thêm một hai ngàu nữa, để quay lại bệnh viện xem còn đầu mối gì khác không, nói không 
chừng còn có gì nữa thì sao. Hay là anh về trước đi, em muốn ở một mình. Yên tâm đi, em sẽ 
chăm sóc tốt cho bản thân mà..." Nói xong, Đường Mẫn nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường 
Ba, ánh mắt trong veo rạng ngời, giống như một cô con gái nhỏ đang nài nỉ cha mình chuyện gì 
đó vậu. 


Trác Mộc Cường Ba thở dài thầm nhủ: "Đã đến lúc để Mẫn Mẫn độc lập đối mặt với một số sự 
việc rồi, những chuyện mình đã làm trước đây, chẳng phải chính là để cô ấu thêm kiên cường, 
thêm tự lập đó hay sao? " Nghĩ đoạn gã gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì anh sẽ về trước. Nhớ gọi 
điện thoại, chăm sóc tốt cho mình, nếu phát hiện hành tung của bọn Ben, ngàn vạn lần chớ có 
mạo hiểm..." Gã lại nói thêm rất nhiều lời khuyên răn an ủi, rồi mới quyến luyến từ biệt Đường 
Mẫn, một mình trở về nhà ở thôn Đạt Ngõa Nô Thố. 


Được mẹ Mai Đóa ân cần hỏi han, Trác Mộc Cường Ba lại trở về với cảm giác gia đình ấm áp, 


Trang 919/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cả nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ăn một bữa tối thịnh soạn với nhau. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba 
đến phòng Đức Nhân lão gia, bày tỏ thắc mắc bấy lâu trong lòng gã: "A ba, con về nhà lần nàu 
là muốn hỏi một chuyện, trong gia tộc nhà ta, có người nào có thân phận Thánh sứ gì đó không 
vậy? + 


“Thánh sứ? Là làm gì vậy? " Đức Nhân lão gia kiến thức quảng bác tỉnh thâm cũng lấy làm nghỉ 
hoặc nhìn con trai mình. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Là một thân phận rất đặc thù, có liên quan đến một tôn giáo cổ xưa 
đã biến mất trên đất Tây Tạng chúng ta." Kế đó, gã liền kể sơ lược những chuyện mình gặp phải 
trong khoảng thời gian vừa rồi cho cha nghe, đặc biệt nhấn mạnh đến Cánh cửa Sinh mệnh ở 
thôn Công Bố và những chuyện về tôn giáo thần bí kia trong Đảo Huyền Không tự, kể xong thì 
đêm đã về khuwa rồi. 


Đức Nhân lão gia nhíu mày nói: "Tôn giáo mà con nói đến, hình như có quan hệ với cả Mật 
Tông Tây Tạng và Bản giáo cổ đại. Từ các kiến trúc cung điện và thiển phòng hành kia có thể 
thấy, đây là một tôn giáo rất ghê gớm, sao trong lịch sử lại không có tư liệu gì lưu lại nhỉ? Con 
trai, có vẻ như con rất hồ nghi về thân phận này thì phải, nhưng ta có thể xác định chắc chắn 
với con một điều, gia tộc nhà ta và tôn giáo thần bí kia không có bất cứ liên hệ nào. Từ khi có 
gia phả đến nay, gia tộc nhà ta vẫn chỉ định cư ở miền Tây Nam đất Tạng này, ngoài Phật giáo 
ra, thì cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ tôn giáo nào khác cả.” 


Trác Mộc Cường Ba biết, gia phả nhà gã bắt đầu được chép từ hai trăm năm trước, còn thời kù 
trước đó nữa thì không thể khảo chứng được. 


Đức Nhân lão gia lại nói: "Phải nhớ cho rõ, các con còn tiếp tục điều tra thì phải cần thận hơn 
nữa. Ta vốn cho rằng Bạc Ba La thần miếu chỉ là một nơi chôn giấu các kinh điển Phật giáo từ 
Tứ Phương miếu chuyển đến, không ngờ lại còn liên quan đến cả giáo phái khác nữa. Có lẽ tại 
thời điểm diệt Phật đó, để bảo toàn những Phật điển tối cao, các tăng lữ không thể không ủy 
khuất cầu toàn mà hợp tác với một tôn giáo khác nữa. Con nghe cho rõ đây, mặc dù tôn giáo đó 
đã từng rất lớn mạnh, nhưng giáo lý của nó nhất định trái ngược với Phật pháp, nó là một thứ 
tôn giáo tà ác, từ các tượng Phật và cơ quan của họ có thể thấy, những người nàu không đề 
xướng vãng sinh, mà khát vọng được vĩnh sinh bất diệt, lấy mình ra so với Phật, tôn giáo nàu 
chính là bóng tối, là hắc ám. Sau này khi tiếp xúc với sự thật của tôn giáo này, con nhất định 
phải hết sức cẩn thận, chớ nên chạm vào, càng không nên thử tìm hiểu chúng làm gì, nói không 
chừng còn hại ngược lại con. Bọn họ đột nhiên biến mất, có lẽ chính là do bản chất tà ác của họ 
đó." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà a ba à, tôn giáo ấy đã biến mất cả ngàn năm nay, những 
thứ họ để lại chẳng qua chỉ là một khảo chứng lịch sử, tại sao chỉ dựa vào những thứ ấu mà đã 
cho rằng họ tà ác được? " 


Đức Nhân lão ra nói: "m, mặc dù từ nhỏ con đã bị bắt học thuộc lòng cổ kinh Ninh Mã, nhưng 
con là đứa chẳng hứng thú gì với Phật học hết, tự nhiên là không biết rất nhiều điều liên quan 
đến tôn giáo. Chẳng hạn như những tượng Phật mà con và mọi người nhìn thấu đó, con cũng 
biết rồi, đó là hung Phật ba mắt, nhưng con có biết, trong giáo lý của Phật giáo, ba mắt đại biểu 
cho thứ gì không? Đại biểu cho đọa lạc đấy, những hung Phật ấy, thông thường chỉ xuất hiện ở 
chốn Địa ngục để trấn áp lũ ác quủ thôi, nên còn có thể gọi là minh (u tối) Phật, Phật từ bị chân 


Trang 920/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chính đều không bao giờ được tạo hình như thế cả. Hơn nữa, những tượng Phật ấy trong Mạn 
Đà La của Mật tông cũng là tượng trưng của khát máu và tàn sát sinh linh, Quỷ Tử Mẫu, Hoan 
Hỉ Thiên, Hắc Địa Mẫu Thần, bọn họ vốn đều là những hung thần được Phật tổ cảm hóa, 
nhưng những tượng các con nhìn thấy đó đều là tượng bản tôn của họ, điều này có ú nghĩa gì? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu không nói gì, nghe cha mình dịch ra, gã mới biết tên của mấy pho 
tượng Phật trong Cánh cửa Sinh mệnh đều là những cái tên quen thuộc trong Phật giáo, chỉ là 
những bức tượng ấu đều quá đỗi ghê rợn khủng bố, quả thực là không thể nào liên hệ đến 
những cái tên kia cho nổi. 


Đức Nhân lão gia thở dài nói: "Nếu con muốn biết thì ta cũng không ngại nói cho con biết. 
Trong Phật điển, Quủ Tử Mẫu là hung thần ăn thịt trẻ con, bản thân bà ta có năm trăm con, mỗi 
ngày ăn thịt ba nghìn đứa trẻ chốn nhân gian. Để cảm hóa Quỷ Tử Mẫu, Phật tổ đã dùng Phật 
pháp vô biên giấu một đứa con của bà ta đi. Quủ Tử Mẫu hết sức lo lắng, liên đến khẩn cầu Phật 
tổ giúp mình tìm lại con trai. Phật tổ bèn nói: Hôm nay người mất đi một đứa con đã cuống 
cuồng lo lắng như vậy, thế những đứa trẻ bị ngươi ăn thịt thì sao? Mẹ của chúng sẽ như thế nào? 
Vậy là Quở Tử Mẫu liền thức tỉnh mà quy y Phật pháp, trở thành Bồ Tát bảo vệ trẻ em." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy thì... vị Phật nàu cũng đâu có tệ lắm." 


Đức Nhân lão gia lắc đầu: "Đó là ghi chép trong Phật điển và sau khi Phật hóa, còn bản tôn Quỷ 
Tử Mẫu thì hoàn toàn không phải như vậu. Bà ta... bà ta là ác quở ăn thịt trẻ con để tăng cường 
sức mạnh của mình. Trong giáo lý của các tôn giáo khác, vì muốn sở hữu sức mạnh vô địch, đến 
cả con mình bà ta cũng ăn thịt luôn. Quỷ Tử Mẫu tượng trưng cho... đoạn tuyệt tình cảm, dù cho 
là thân như mẫu tử cũng có thể tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Đây, đâu mới chính là hàm nghĩa thực 
sự của bức tượng Quở Tử Mẫu mà con trông thấy, tên tiếng Phạn của bà ta là Kha Lợi Đế Mẫu. 
Lại nói đến Hoan HlÏỉ Thiên, bức tượng Hoan Hỉ Thiên mà con trông thấy đó tượng trưng cho sự 
buông thả dục vọng, chúng lấu được sức mạnh ngang ngửa với thiên thần từ trong dục niệm, 
dùng sức mạnh ấu để phá hoại người khác, tạo nên tai họa cho nhân gian. Chúng không ngừng 
phóng túng buông thả, rồi lại không ngừng phá hoại. Trước khi Phật giáo xuất hiện ở Ấn Độ cổ 
đại, đây là ôn thần và thần tai họa trong các truyền thuyết dân gian, tên tiếng Phạn là Tì Na Dạ 
Già. Còn bức tượng đầu người mình rắn là một vị thần đã có từ trước khi Bà La Môn giáo ra đời 
ở Ấn Độ cổ... Na Già đầu người mình rắn, tượng trưng cho sự kết hợp với loài thú. Thời cổ đại, 
động vật có sức mạnh lớn hơn con người, sống được lâu hơn, khỏe hơn, hành động nhanh nhẹn 
hơn, còn có thể lên trời xuống biển, vì vậu người xưa luôn mong muốn được giao cấu với các 
loài động vật khác nhau, sản sinh ra một thế hệ sau khỏe mạnh hơn, các tượng đầu người mình 
rắn, đầu người mình cá và đầu người mình ngựa đều là những bị thần thể hiện khát khao chuyện 
người thú tạp giao thành công. Cuối cùng là Hắc Địa Mẫu Thần Gia Lợi, đâu là một tên khác 
của nữ thần tối cao "Devi", vợ thần phá hoại Shiva, một trong ba đại chủ thân của Ấn Độ giáo, 
biểu hiện phần đáng sợ kinh khiếp nhất trong tính cách của nữ thần Devi, là một trong những 
chủ thân được Ấn độ giáo sùng bái, hay còn gọi là nữ thần Kali. Phật điển ghi chép, tướng mạo 
của Hắc Địa Mẫu Thần vô cùng hung ác, khắp người tuyển một màu đen, bốn đầu bốn tay, trên 
trán có con mắt thứ ba, tay cầm các loại binh khí khác nhau, trước ngực đeo chuỗi đầu lâu, lưng 
giắt cánh tay người. Vị thần này chuyên uống máu tươi, tượng trưng cho... ăn thịt người." 


Sau khi nghe hết ý nghĩa tượng trưng thực sự của bốn pho tượng Phật trong Cánh cửa Sinh 
mệnh, sắc mặt Trác Mộc Cường Ba biến đổi hẳn. Nếu những gì cha gã nói là sự thật, vậu thì hai 
chữ "tà ác" tuyệt đối không đủ sức đại diện nổi cho tư tưởng hạt nhân của tôn giáo nàu được. 


Trang 921/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đức Nhân lão gia lại nói tiếp: "Tuyệt tình, buông thả dục vọng, tạp giao với loài thú, ăn thịt 
người, đây chính là hàm nghĩa mà các bức tượng con trông thấy trong gian đại điện màu vàng 
kim ấy đại diện. Họ thờ phụng bản tôn của các hung Phật, chứng tỏ không hề cảm ngộ được sự 
từ bị vĩ đại của Phật pháp, mà vẫn hành sự theo bản tính hung tàn. Những kẻ tu hành theo ma 
đạo, thì dù tu luyện cao đến mấy, cũng chỉ là ma thần mà thôi, căn bản không thể thấu triệt đại 
ngộ. Họ vẫn còn tham, còn sân, còn dục, từ đâu có thể thấu, tôn giáo này là một tôn giáo có thể 
bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình." 


Đôi mắt Đức Nhân lão gia đột nhiên lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, cao giọng nói: "Mà mục đích của 
họ là gì chứ, là thoát khỏi bi kịch của con người, cầu mong được vĩnh sinh bất tử, đạt đến cảnh 
giới chí cao vô thượng, Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật! Phật tức là tal... Đáng sợ 
quá, tôn giáo này quá là đáng sợi ” 


Trác Mộc Cường Ba nhận ra một thoáng sợ hãi trong sự giận dữ của cha mình, liền an ủi: "Con 
biết rồi, sau này con tự biết cần thận. Cha không cần lo lắng quá, bọn họ đã tự chuốc lấy diệt 
vong rồi còn gì." Ngoài miệng thì nói vậu, nhưng trong lòng gã thầm thấy khó chịu: "Thôn Công 
Bố thật sự tà ác đến thế sao? ” 


Đức Nhân lão gia dân lấu lại bình tĩnh. Ông nhìn con trai mình nói: "Còn nữa, ta cũng chưa từng 
nghe nói đến Đạo quân Ảnh sáng kia bao giờ. Nhưng con không cảm thấy bọn họ và tôn giáo 
kia có quan hệ rất mật thiết à? " 


Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy khó hiểu, liển nói: "Theo cách nói của đại sư Á La, lúc đó 
Lãng Đạt Mã diệt Phật, bộ tộc Qua Ba canh giữ bảo vệ Tứ Phương miếu có lẽ chính là Đạo 
quân Ánh sáng. Bản thân họ không tiện tực tiếp vận chuyển các báu vật trong Tứ Phương miếu 
đi, vậu nên mới hợp tác với tôn giáo thần bí kia, bởi vì tôn giáo này vừa có tín ngưỡng giống như 
Mật tông, lại có cả nguyên tế Bản giáo bên trong, nên trong giai đoạn diệt Phật ấy không bị chú 
ú đến nhiều lắm. Quan hệ giữa họ chắc là như vậu chăng? " 


Đức Nhân lão gia khẽ lắc đầu: "Cách thức tìm kiếm thông tin của lạt ma Á La, một là từ các điển 
tịch tôn giáo, hai là từ các bậc trưởng lão lớn tuổi hơn ông ấy, những thông tin như vậu chưa 
chắc đã chính xác toàn bộ, con nên suụ nghĩ một cách toàn diện hơn. Ta cho rằng cái cậu tên là 
Nhạc Dương kia phân tích cũng khá có lú, giữa Đạo quân Ánh sáng và tôn giáo thân bí kia có lẽ 
tồn tại một mối liên hệ trực tiếp hơn nhiều." 


Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ra phần nào, nhưng lại không dám tin đó là sự thực: "Ý của a ba 
là... Đạo quân Ánh sáng và tôn giáo thần bí kia, bọn họ, bọn họ vốn chính là... Không thể nào 
đâu, tôn giáo đó tà ác mà đáng sợ như vậy, còn Đạo quân Ánh sáng đã được gọi là Đạo quân 
Ánh sáng, có lẽ là hóa thân của chính nghĩa. Hơn nữa, giữa quân đội và tôn giáo, có thể có 
quan hệ mật thiết như vậu được không chứ? " 


Đức Nhân lão gia giải thích: "Theo như ta biết, thời kỳ vương triều Thổ Phỏn cầm quyền, quân 
đội đa phần đều tin thờ Bản giáo, những lúc đánh trận tác chiến cũng đều có vu sư của Bản giáo 
dẫn dắt, vai trò của vu sư cũng giống như quân sư hay bác sĩ tâm lú trong quân đội hiện nay vậu, 
vì thế có một cánh quân theo tôn giáo thần bí kia cũng không phải là chuyện gì lạ lùng lắm. Tuụ 
nhiên, tín ngưỡng của kẻ thống trị lại không ngừng thay đổi, vậu đội quân át chủ bài dưới quyền 
họ thì thế nào, tín ngưỡng của đội quân này nên thế nào đây? Đương nhiên là cần phải điều 
chỉnh dựa theo kẻ thống trị mình rồi, kết quả của hành vi nàu, rất có khả năng là phát triển 


Trang 922/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thành một thể dung hợp vừa có giáo lú của Bản giáo, đồng thời cũng tôn thờ Phật giáo. Còn cái 
tượng trưng cho chính nghĩa kia ấy à, chính nghĩa là gì? Kẻ thắng chính là chính nghĩa. Chiến 
trường là nơi có thể giết người một cách hợp pháp, nhưng với bất kù ai, ta nghĩ sức chấn động 
tinh thần khi nhìn thấu thi thể đồng loại mình chất đầy khắp mặt đất cũng tương đối lớn đấu. 
Một đội quân mà trận chiến nào cũng tế huyết kỳ, nếu không tin thờ những giáo lý tàn bạo khát 
máu, e là đánh chưa được mấy trận thì tinh thần đã tự suy sụp hết cả rồi. Hơn nữa, một đơn vị 
tác chiến mà quân số không vượt quá hai vạn người, lại chia thành từng tổ năm người một, con 
cho rằng bọn họ có thể là quân đội chính quy hay sao? Ngoài trận chiến với Tượng Hùng ra, lạt 
ma Á La có còn nhắc đến chiến dịch trứ danh nào của họ nữa không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: "Không. Lạt ma ÄÁ La nói, vì mỗi trận chiến họ đều tế huyết 
kù, nên không có nhiều sử liệu tỉ mỉ lắm, trong lịch sử có một cái tên là quân hóa thân mà thôi." 


Đức Nhân lão gia nói: "Vậy thì đúng rồi, con nghĩ xem, một đội quân có biên chế cơ bản là 
nhóm năm người, sở hữu nhiều kỹ năng đặc biệt đồng thời lại có cả chiến ngao phối hợp, nhưng 
không hề để lại bất cứ tư liệu nào trong lịch sử, một đội quân thần bí như vậy có khả năng là 
quân đội chính quy dàn trận tác chiến hay không? E rằng cuộc chiến với Tượng Hùng là lần duy 
nhất mà họ chính diện xuất kích đó. Nếu đem tất cả những dữ kiện này xâu chuỗi vào với nhau, 
Đạo quân Ánh sáng nàu, trên thực tế phải là một đội quân ám sát hành động trong bóng tối mới 
đúng! " Nếu Merkin có mặt ở đây, chắc rằng hắn cũng phải thán phục những phân tích này của 
Đức Nhân lão gia đến sát đất, bởi vì những gì ông nói vừa hay lại hết sức phù hợp với hàm nghĩa 
của chiến huy kia. Bản lĩnh trực tiếp nhìn thấu được bản chất của sự vật này, Ben cũng chỉ có 
thể thở dài mà tự than không bằng mà thôi. 


Thấy Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra, Đức Nhân lão gia lại tiếp lời: "Con nghĩ tiếp đi, nếu 
đúng như lạt ma Á La đã nói, Đạo quân Ánh sáng này là vô địch, vậy thì họ còn phải mượn sức 
người khác để vận chuyển bảo vật trong mấy ngôi thần miếu đi hay sao? Càng huống hồ, họ 
chính là những người bảo vệ mấy ngôi miếu đó." 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suụ tư: "Cũng có nghĩa là, căn bản chẳng có tôn giáo thần bí gì 
hết, tôn giáo ấy, chính là Đạo quân Ảnh sáng. Nhạc Dương đã nói đúng." 


Đức Nhân lão gia ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, âu lo nói: "Cường Ba à, lần này con trở 
về đã thay đổi rất nhiều, ta phát hiện, trí nhớ, năng lực phân tích cũng như tư duy logic của con 
dường như đều đã giảm sút rất nhiều. Trước đây, con luôn có phán đoán của riêng mình, có 
năng lực phân tích toàn cục chứ có đâu nghe gì tin nấy như vậy. Tâm tư của con, có phải đã đặt 
ở nơi khác rồi hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba khẽ chấn động trong lòng: "Không..." 


Đức Nhân thở dài: “Ta biết, chuyện của Anh gây cho con vết thương rất lớn, sau này con đã có 
thể vùng mình thoát ra khỏi nỗi đau, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, ta cũng cho rằng 
vậy là chính xác. Thế nhưng ta không hiểu sao con lại đột nhiên nhiệt tâm với Bạc Ba La thần 
miếu như vậu, xưa nay con đâu có biểu hiện hứng thú như vậy với tôn giáo đâu. Cho ta biết đi, 
rốt cuộc là con muốn tìm kiếm thứ gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba thoáng bần thần, mặc dù gã chưa từng nói với cha về ý đồ tìm kiếm chiến 
ngao của mình, nhưng giờ Đức Nhân lão gia đã hỏi đến, gã cũng không dám che giấu, đành nói 
ra suy nghĩ thực của mình. 


Trang 923/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đức Nhân lão gia trầm tư: "Ừm... Tử Kỳ Lân hả? Như vậy có nghĩa là, nó ở cùng một chỗ với 
Bạc Ba La thần miếu hả? " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Vâng thưa cha. Con nghĩ có lẽ nó là thần thú bảo vệ Bạc Ba La 
thần miếu, cứ thế đời này tiếp nối đời khác." Không thấy cha bừng bừng nổi giận, trong lòng 
Trác Mộc Cường Ba thoáng hiện lên một tia hụ vọng. 


Đức Nhân lão gia trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Cường Ba, nói cho ta biết, nếu 
tìm thấy Tử Kù Lân, con sẽ làm gì? " 


Trác Mộc Cường Ba lại ngấng người ra, phải rồi, nếu tìm được Tử Kỳ Lân, gã nên làm gì tiếp 
theo đây? Trác Mộc Cường Ba xưa nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Trong tiểm thức 
của gã, tự nhiên là sẽ đánh thuốc mê, đóng thùng, rồi tập huấn và nuôi dưỡng rồi trở thành chó 
ngao giống trong cơ sở nuôi luuện danh khuuển Thiên Sư của gã. Nếu nói còn có suy nghĩ nào 
cao thượng hơn nữa, vậy thì chắc chắn là mở họp báo, tuyên bố với toàn thế giới về sự tồn tại 
của một giống vật siêu cấp Tử Kù Lân, sau đó đi khắp thế giới triển lãm, tổ chức hội chợ về loài 
chó. Nhưng sau một thời gian huấn luyện đặc biệt, gần như ngày nào cũng phải vật lộn với tử 
thần, khiến cách nhìn của gã đối với sự sống đã có những thay đổi về mặt bản chất. Đó dù sao 
cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi sinh vật mà, bản thân gã sẽ đối mặt với nó thế nào đâu, 
sẽ đối đãi với nó như với vua sói ư? Đúng vậy, phải đối đãi với nó như với vua sói vậu. 


Trác Mộc Cường Ba trằm ngâm đáp: "Con sẽ giữ tình hữu nghị với nó, để cả nhân loại biết được 
sự tồn tại của nó, đồng thời cũng cho nó hòa nhập với xã hội của loài người. Con nghĩ, chúng 
con sẽ trở thành bạn bè sống chết có nhau được." Gã nghĩ rằng đáp án này có lẽ sẽ khiến cha 
mình hài lòng. 


Không ngờ Đức Nhân lão gia lại nở một nụ cười châm biếm, kế đó chuyển sang vẻ thương hại: 
"Hòa nhập với xã hội loài người ư? Suy nghĩ vẫn còn nông cạn lắm. Hừ, đây là suy nghĩ của con 
với tư cách một con người đúng không, chắc chắn con nghĩ rằng, làm được như vậy đã là rất tốt 
rồi phải không. Vậy con đã bao giờ nghĩ rằng, nếu bảo con hòa nhập với xã hội của ruồi nhặng, 
con sẽ cảm thấy thế nào chưa? Con nhíu mày, bởi vì con thấu ghê tởm. Đúng thế, con có suụ 
nghĩ đó, là bởi thâm tâm con cho rằng xã hội loài người là ưu việt nhất, là tốt nhất. Nhưng con 
có từng nghĩ rằng, xã hội tốt nhất, ưu việt nhất trong tâm trí Tử Kù Lân là như thế nào chưa? 
Trời cao chim bay lượn, biển rộng cá vẫy vùng, Cường Ba à, nếu con muốn thực sự hiểu một 
giống vật khác thì con phải từ bỏ ý nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng tư thái nguyên thủụ 
của sinh mệnh mà thẳng thắng đối mặt, như vậy thì mới nhận được sự đồng thuận của các giống 
vật khác nhau. Xã hội loài người... thực ra, xã hội mà loài người thời viễn cổ sinh sống, là một 
xã hội hài hòa gồm nhiều giống loài khác nhau cùng tồn tại, con người, chẳng qua chỉ là một 
thành viên trong đó mà thôi. Theo con thì người Qua Ba sống chung với sói là như thế nào? Chỉ 
khi nào con thực sự hiểu được thế nào là sống chung với sói, thì mới có thể thực sự hiểu thông 
được hàm nghĩa của những gì ta nói hôm nay." 


Trác Mộc Cường Ba quả thực không thể hiểu nổi, gã thầm nhủ: "Từ bỏ suy nghĩ mình là một 
con người? Nếu ta không phải là một người, vậy thì ta là gì đây? " 


Đức Nhân lão gia nói: "Đừng vội, nghĩ không thông thì từ từ mà nghĩ. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ 
là một chuyện huyền ảo mơ hồ, cả nghìn năm nay đã có vô số người đi tìm kiếm Bạc Ba La rồi 
mà có ai thành công đâu, thật không ngờ các con lại tìm thấy đầu mối quan trọng như vậy. Được 


Trang 924/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi, nếu con sắp phải đến lãnh địa của người Qua Ba tìm kiếm Tử Kù Lân, vậy thì có một số thứ 
ta không thể không cho con biết được, đi theo ta nào." 


Đức Nhân lão gia đứng lên bước vào nhà trong, Trác Mộc Cường Ba cũng ởi theo, đây là phòng 
ngủ của cha gã. Đức Nhân lão gia dừng lại trước một chiếc tủ bằng gỗ hạch đào. Trác Mộc 
Cường Ba thoáng động tâm, chiếc tủ này vô cùng thân thuộc với gã. Hồi nhỏ gã đã coi nó như 
chiếc rương bảo vật, mỗi khi có khách quý đến thăm, cha gã lại lấy từ trong đó ra những vật 
trang sức lấp lánh, sau khi đeo lên, ông liền toát lên một vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Em 
gái gã thì lại càng thích cái tủ nàu hơn nữa. 


Đóa sen hồng nở rộ trên tủ vẫn sinh động như xưa, nhưng kú ức thuở thiếu thời đã trở thành 
quá khứ. Giờ đâu Trác Mộc Cường Ba hiểu rất rõ, những thứ để bên trong chiếc tủ này đều vô 
cùng quý giá, thí dụ như cuốn cổ kinh Ninh Mã mà hồi xưa gã nhìn thầu là muồn ngủ giờ đã là 
quốc bảo của Trung Quốc rồi. Gã thực sự không sao hiểu nữa, báu vật để ở nơi nổi bật thế nà, 
tại sao đám trộm cướp kia lại không đến mà trộm mà cướp ởi, lại cứ giở ra những thủ đoạn thấp 
hèn đó, nghĩ đến đây, gã chợt thấy như có một mũi dao đâm vào tim mình. Chiếc tủ mở ra, đập 
vào mắt Trác Mộc Cường Ba trước tiên là góc phía trên bên phải, nơi đó có một cái hộp vuông 
nhỏ sơn đen thiếp vàng, bên trong đặt Bát bảo cát tường bằng vàng, đó là lễ vật mà vợ gã dành 
tặng riêng cho a ba trong lần đầu tiên về nhà sau khi kết hôn, vật còn đó mà người thì đã mỗi 
ngả mỗi nơi. Cái ngăn ở giữa kia vốn là để cô kinh Ninh Mã, cái tráp đựng kinh thì a ba đã tặng 
cho gã, còn kinh sách thì tặng cho nhà nước, hồi nhỏ, cứ mỗi lần cha gã mở cái ngăn ấy ra là gã 
lại thấu nhức hết cả đầu. Góc bên trái phía trước, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn một cách bản 
năng, mảnh vải đỏ vẫn còn, bên trong ấu vốn bọc một miếng ngọc bích lễ vật của thượng sư Đa 
Nhân Kim Cương, bị em gái vô tình đánh vỡ làm tám mảnh, rồi năn nỉ gã nhận tội thay, chỉ sợ 
đến giờ a ba vẫn còn tưởng là gã đánh vỡ mảnh ngọc ấy cũng không chừng. 


Bao nhiêu đồ vật trong nhà gã đều mang theo ký ức của quá khứ, mỗi lần nhìn thấy là lại gợi 
nhớ, dù xa cách cả một thời gian dài cũng không thể xua đi nổi. Đây cũng là một nguyên nhân 
khiến Trác Mộc Cường Ba không thường xuyên về nhà cho lắm. 


Trong lúc Trác Mộc Cường Ba chìm vào những hồi ức, Đức Nhân lão gia đã lấy ra trong tủ một 
chồng những tấm thảm trông như nệm ngồi. Ông trải phẳng chúng ra, không ngờ đấy lại là 
những bức thangka khác nhau, hình vẽ được đồ trên lụa hoa, trước tiên dùng giấy da trâu dàu 
chắc dính thật chặt vào lụa hoa, sau đó bọc bên ngoài một lớp tơ vàng, tấm lụa màu đen đã hơi 
ngả sang vàng phơi bày ra lịch sử lâu đời của nó. 


Những tấm thangka này dường như đã được xử lú đặc biệt, tơ lót toàn bộ thuần một màu đen, 
nột dung cũng hết sức cổ quái. Bức đầu tiên vẽ cảnh một đám người và một đàn sói đứng lẫn lộn 
nhau, cả bọn vâu quanh một vật giống như cây cột, ngẩng đầu nhìn trăng: bức thứ hai miêu tả 
những người đàn ông cao lớn uụ mãnh ấy dùng dao cắt cổ tau mình, máu tươi nhỏ xuống bát, 
trông khá giống với cảnh cắt máu ăn thẻ, bức thứ ba thì bắt đầu kỳ lạ, bọn họ đem máu vừa cắt 
ra ấu cho sói uống, lại như là đang làm gì đó khác nữa; bức thứ tư tả cảnh người và sói cùng 
hoan lạc nhảy múa dưới trăng. Bên cạnh mỗi bức tranh đều có rất nhiều kú hiệu cổ xưa, một vài 
kú hiệu khá là khớp với ký hiệu trong tiếng Tạng cổ, nhưng tuyệt đại đa số đều là những ký hiệu 
lạ mà Trác Mộc Cường Ba chưa từng trông thấu. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những tấm thangka màu đen ấy, rồi lại nhìn những bức thêu hết sức 
sắc nét tỉnh xảo, đoạn ngước lên nhìn cha như dò hỏi. Đức Nhân lão gia giải thích: "Đây là một 


Trang 925/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghi thức, một nghi thức rất cổ xưa, có lẽ nó liên quan đến việc sống chung với sói của người 
Qua Ba. Đây là một trong ba cổ vật quý báu nhất của gia tộc chúng ta, người trong gia tộc đã 
tốn rất nhiều thời gian mới có thể đọc được hết những chữ Tạng cổ này, giờ thì đã hiểu được ú 
nghĩa và phương pháp thực hiện nghi thức rnafy rồi. Mặc dù ta không thể ấn chứng được tính 
chân thực của nghi thức minh ước này, nhưng nếu con muốn đến cái nơi nguy hiểm đó, ta sẽ 
cho con biết về nó, đây là một khế ước giữa ngày xưa và loài sói, lấu máu ăn thê..." 


Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba được cha kể cho một nghi thức cổ quái, đồng thời cũng nghe 
được rất nhiều quan điểm mà gã chưa từng nghe nói đến, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến bao 
giờ. Gã đã thực sự hiểu được nguyên nhân tại sao cha mình lại được ca tụng là một bậc trí giả. 
Hai cha con đã rất nhiều năm không trò chuyện trao đổi với nhau một cách trọn vẹn như vậu, 
bất giác trời sáng lúc nào chẳng hay, Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được 
một cú điện thoại thúc giục gã trở về căn cứ. 


"Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đợt huấn luyện hồi phục cuối cùng rồi." Lữ Cánh Nam ở đầu dây bên 
kia chỉ nói một câu như thế là đã khiến trái tim Trác Mộc Cường Ba như bay vút trở lại căn cứ. 
Không lâu trước đây giáo sư Phương Tân đã nhắc nhở gã, trừ phi việc nghiên cứu bản đồ xuất 
hiện đột phá, bằng không thì trong thời gian ngắn sẽ không bắt đầu huấn luyện mang tính chất 
hồi phục. Gã không khỏi có chút hưng phấn trong lòng. 


Trác Mộc Cường Ba không kịp nghỉ ngơi, vội vàng thu dọn đồ đạc, gọi Ba Tang rồi chuẩn bị 
xuất phát luôn. Trước khi lên đường, Đức Nhân lão gia nói với Trác Mộc Cường Ba: "Còn ba 
tháng nữa là sinh nhật Hồng Hồng, mặc dù con và Anh đã chia tay, nhưng dù sao nó cũng là 
con gái con, là cháu của ta, ít nhất cũng phải gọi một cú điện thoại chúc mừng đấy. Tiện thể hỏi 
thăm Anh một tiếng luôn, thế nào thì cũng phải ra dáng một bậc trượng phu chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu ậm ừ một tiếng, trên đường trở về căn cứ gã cứ mãi chìm đắm 
trong những suy nghĩ mông lung, lúc thì nghĩ tình cảnh khi đối mặt với Tử Kù Lân, lúc lại nghĩ 
đến cảnh tượng huy hoàng của Bạc Ba La thần miếu, lúc lại nghĩ con gái mình đã mười tám tuổi 
đến nơi rồi. Mặc dù quan hệ của gã và vợ cũ khá nhạt nhẽo, nhưng con gái dù sao cũng vẫn là 
hòn ngọc trong nhà, sau khi hai người lụ di, nó theo mẹ di dân sang Canada, có lẽ vì ngại cha 
dượng của con bé nên hai phía cũng không liên lạc gì nhiều, mà một hai năm nay đa phần thời 
gian Trác Mộc Cường Ba đều trong khu vực không có tín hiệu điện thoại, dù có muốn gọi điện 
cũng không gọi được. Trên đường đi qua cơ sở luyện ngao Thiên Sư, Trác Mộc Cường Ba giới 
thiệu công tụ của gã với Ba Tang, nhìn tấm bản hiệu hình kim tự tháp khí thế hừng hực ấy qua 
cửa xe hơi, gã cũng không hiểu tình hình công tụ dạo này thế nào nữa, tin rằng dưới sự quản lý 
của Đồng Phương Chính, công tụ nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn nàu. 


Trang 926/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 32 - Tổng Kết 


Lúc gã về đến căn cứ huấn luyện, bọn Trương Lập, Nhạc Dương đã đến trước một bước, ánh 
mắt người nào người nấy đều vui vẻ hớn hở tràn trẻ, một điều khiến Trác Mộc Cường Ba kinh 
ngạc hơn nữa là, đội trưởng Hồ Dương cũng có mặt ở đó. Hồ Dương nói: "Đằng nào thì sắp tới 
đâu tôi cũng không có dự án khảo sát khoa học nào, vậy là cấp trên liền điều tôi đến nhập tổ với 
mọi người thay cho vai trò của Ngải Lực Khắc. Lần này mọi người phải đi Đại Tuyết Sơn, về mặt 
này thì tôi cũng có kinh nghiệm kha khá mà." Dứt lời, anh mỉm cười đầy ngụ Ú. 


Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thốt lên: "Đại Tuyết Sơn nào thế? Đã quyết 
định rồi à? " 

Hồ Dương làm ra vẻ thần bí nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ." Kế đó anh lại nói, "Mức độ nguụ 
hiểm rất cao đấu, ngọn núi tuyết nàu không thể đem so sánh với những nơi khác được, băng 
nguyên ở Khả Khả Tây Lý mà đem so với nó cũng gần như là thiên đường đấy. Chưa nói 
chuyện gì khác, chỉ riêng môi trường không khí loãng ở độ cao trên bảy nghìn mét so với mực 
nước biển đã đủ khiến mọi người khó mà chịu đựng nổi rồi. Khu vực lạnh giá vùng cao ấy, nhiệt 
độ thấp đến nỗi thức ăn nấu không thể chín, vì nhiệt độ sôi của nước thấp hơn một trăm độ C 
rất nhiều. Gió thổi táp vào mặt như có lưỡi cưa cứa qua vậy." 


Nghe Trương Lập kể, sau khi mọi người rời viện, Lữ Cánh Nam và giáo sư Phương Tân nói 
chuyện với đội trưởng Hồ Dương rất lâu, sau đó giáo quan đã gửi báo cáo yêu cầu điều động đội 
trưởng Hồ Dương về làm cố vấn chuyên môn cho nhóm của họ. Lúc đầu đội trưởng Hồ Dương 
cảm thấy hết sức bất ngờ khi thấy cả người như Đường Mẫn cũng có thể tham gia đội ngũ, 
nhưng không biết giáo sư Phương Tân đã nói gì, cuối cùng Hồ Dương vẫn chấp nhận sự thực 
nàu một cách hết sức miễn cưỡng. Còn Nhạc Dương lại ra vẻ thần bí nói với mọi người, dường 
như giáo quan Lữ Cánh Nam đã mời thêm mấy vị giáo quan mới, chỉ là vẫn chưa thấy người đâu 
cả. Phía sau căn cứ huấn luyện đã được cải tạo lại rất nhiều, không biết là muốn huấn luyện gì 
nữa. 


Lạt ma Á La cũng đã trợ lại, quả nhiên ông không nuốt lời, mang theo cả một bao Thiên châu 
phát cho mỗi người một chiếc mang theo bên mình để tránh các cơ quan chốt bẫy. Nhạc Dương 
cứ bám nằng nặc hỏi xem rốt cuộc đại sư kiếm ở đâu ra mà nhiều Thiên châu thế, nhưng lạt ma 
Á La tránh không đáp, chỉ nói rõ rằng số Thiên châu này đều là của đi mượn, dùng xong nhất 
định phải trả về cho chủ nhân, không được làm mất mát. Để phân biệt, các Thiên châu lạt ma Á 
La mang đến đều có số mắt khác nhau, chiếc của Nhạc Dương chỉ có một mắt, còn của Trương 
Lập lại có đến ba mắt. Anh chàng vì chuyện này mà phẫn nộ bất bình cả nửa ngày trời, mãi đến 
khi giáo sư Phương Tân đổi cho chiếc Thiên châu năm mắt mới chịu vên. 


Chiều hôm đó Đường Mẫn cũng từ Mỹ trở về, hai mắt đỏ lựng, rõ ràng là từ đến đến giờ cô vẫn 
khóc suốt. Trác Mộc Cường Ba lại phải an ủi một hồi. Sau khi biết chuyện, Nhạc Dương liền 
bình tĩnh phân tích: "Chắc anh trai cô không gặp chuyện gì đâu. Nếu Ben hỏi được từ anh ấy 
chuyện gì thì hắn đã không liều mạng đến Đảo Huyền Không tự tranh cướp bản đồ với chúng ta 
nữa, chắc chắn là hắn đã đến Bạc Ba La thần miếu luôn rồi. Ngày nào tinh thần anh trai cô còn 
chưa hồi phục thì bọn hắn sẽ chẳng hỏi ra được gì đâu, mà bản đồ còn ở trong tay chúng ta, thì 


Trang 927/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ắt sẽ không làm gì anh trai cô." Nghe Nhạc Dương phân tích, tâm trạng Đường Mẫn mới 
nguôi ngoai phần nào mà thôi không khóc lóc nữa. 


Trong căn cứ, mọi người ngồi quây lại thành vòng tròn, cả Lữ Cánh Nam cũng không giấu nổi 
vẻ vui mừng. Cô tuyên bố: "Lần này yêu cầu mọi người về căn cứ, đặc biệt là tiến hành huấn 
luyện hồi phục ngay cả khi có thành viên vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, đó là vì, có lẽ đây là lần 
huấn luyện định hướng cuối cùng của chúng ta rồi." 


Mọi người đều mỉm cười lắng nghe, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Trương Lập phấn 
khích thốt lên: "Giáo quan, nói cách khác đi, nói kiểu ấu không may mắn lắm đâu." 


Lữ Cánh Nam không phản đối cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ nói 
theo cách khác, sau kỳ tập huấn đặc biệt nàu, chúng ta sẽ thắng tiến đến điểm đích cuối cùng 
của nhiệm vụ lần này, mở ra cánh cửa Bạc Ba La thần miếu đã bị bụi mờ phủ lấp cả nghìn năm 
nay! ” 


Trương Lập, Nhạc Dương lập tức vỗ tay rú lên, cả những bậc lão thành như giáo sư Phương Tân 
và lạt ma Á La cũng không kiềm chế nổi cảm giác xúc động dâng trào trong tâm khảm, nét 
mừng vui lộ hẳn ra mặt. Bao nhiêu đè nén và đau đớn phải chịu đựng trong Đảo Huyền Không 
tự, thảy đều tan biến trong bầu không khí phấn chấn hồ hởi nàu. 


Lữ Cánh Nam cười cười bảo mọi người đừng làm ồn nữa, nhưng nói hai ba lần vẫn không được, 
tất cả cảm xúc đều bừng lên trong một khoảnh khắc, công sức bỏ ra đã thu về kết quả, chỉ riêng 
điểm này thôi đã khiến tất cả mọi người kích động khôn nguôi rồi. Cuối cùng, khi cảm xúc của 
mọi người đã phát tiết hết, căn phòng mới tĩnh lặng trở lại, Lữ Cánh Nam cố làm ra vẻ nghiêm 
túc, nói tiếp: "Nhưng nhiệm vụ lần nàu của chúng ta có thể nói cũng là nhiệm vụ khó khăn gian 
khổ nhất từ trước tới giờ, mức độ nguy hiểm của nó vượt xa bất cứ lần hành động nào trước đâu. 
Để có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này, chúng ta cần phải chuẩn bị cho thật tốt, chính vì 
thế, tôi không thể không triệu tập mọi người sớm hơn dự kiến, tiến hành huấn luyện đặc biệt có 
định hướng. Phải nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ có thời gian ba tháng mà thôi. " 


Mọi người đều vui mừng không kể xiết, vì sau ba tháng là đã được khởi hành đến Bạc Ba La 
thần miếu. Mặc dù còn le lói, nhưng ánh sáng hụ vọng đã thắp lên, cơ hồ cánh cửa thành công 
đã ở ngay trước mắt họ rồi vậu. 


Lữ Cánh Nam nói: "Đầu tiên tôi sẽ tổng kết lại những gì đã biết, để mọi người nhận thức được 
tình hình chúng ta đang phải đối mặt một cách rõ ràng hơn. Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta 
tìm kiếm, đại khái được xây dựng trong khoảng từ năm 840 đến 940 sau Công nguyên, vì thời 
điểm đó xảy ra cuộc tàn sát diệt Phật, nên có rất nhiều tăng lữ phải lưu vong, vô số chùa chiền 
miếu mạo bị phá hủy, một lượng lớn các văn vật quú giá đã bị mất. Thời ấy nổi tiếng nhất là Tứ 
Phương miếu, bốn ngôi miếu này hầu như đã tập trung đến hơn chín mươi phần trăm các văn 
vật Phật giáo của Tây Tạng trước thời Đường, trong cuộc tàn sát diệt Phật, để bảo vệ số văn vật 
nàu không bị thiêu hủy, các cao tăng đã nghĩ hết mọi cách, cầu cứu thế lực các phương, cuối 
cùng đã đưa được hầu hết các văn vật quú giá đến nơi bí mật trước khi Tứ Phương miếu bị hủy 
diệt. Sau đó, dưới chính sách đè nén áp bức Phật giáo của Lãng Đạt Mã, bọn họ buộc phải rời 
xa Tây Tạng, nhưng đường xá xa xôi, nếu mang theo một lượng văn vật lớn thì rất dễ bị phát 
hiện, mà bọn họ cũng không muốn để những bảo vật quú giá ấy lưu lạc ra ngoài đất Tạng. Do 
một phát hiện bất ngờ, họ tìm được một nơi xa lánh thế gian — các kinh sách ghi chép như thế 


Trang 928/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này, đó là một nơi không thấu mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở 
phương Tây, quanh năm đều tắm mình trong ánh dương chói lọi. Những tín đồ có linh hồn trung 
thành vĩnh viễn đang bảo vệ nơi ấu. Bọn họ đã xâu dựng Bạc Ba La thần miếu ở đó, đồng thời 
chia các báu vật đã được bí mật giấu kỹ vận chuyển thành nhiều đợt đến thần miếu. Còn ở Cánh 
cửa Sinh mệnh và Đảo Huyền Không tự chúng ta đã tiếp xúc với một tôn giáo hoàn toàn khác. 
Vì tôn giáo nàu hàm chứa giáo lý của cả Phật giáo lẫn Bản giáo cổ đại, trong hoàn cảnh không 
có lựa chọn nào khác, các tăng lữ Phật giáo đã ủy thác trách nhiệm vận chuyển bảo vật đến thần 
miếu cho tôn giáo có thân phận tương đối an toàn này. Nhưng tiếc một điều là, tôn giáo thần bí 
này đột nhiên biến mất trong lịch sử vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, hơn 
nữa còn biến mất một cách vô cùng triệt để, khiến đời sau không còn bất cứ tư liệu nào mà tra 
xét. Vậu là, Bạc Ba La thần miếu cũng như cả tôn giáo thần bí này đã vĩnh viễn vùi sâu trong 
lịch sử." Nghe đến đây, Trác Mộc Cường Ba hơi nghiêng người ra phía trước, tựa hồ muốn nói 
điều gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, không nói ra miệng. 


Lữ Cánh Nam hít vào một hơi, rồi nói tiếp: "Mặc dù tôn giáo đó và Bạc Ba La thần miếu đã biến 
mất, nhưng nhờ có các nghệ nhân hát rong mà thông tin về chúng vẫn được lưu truyền đến 
ngày nay trong các pho dã sử và truyện kớ, sử thi, viên minh châu của cao nguyên ấy chắc chắn 
sẽ có ngày sáng rực lên lần nữa. Mãi đến năm 1944, nhà thám hiểm người Anh Stanleu nghe 
được một đoạn truyền kỳ đã bị chôn vùi cả nghìn năm từ các nghệ nhân hát rong, và bắt đầu 
một đoạn hành trình huy hoang rực rỡ nhất trong đời ông ta. Nhưng sự huy hoàng ấy, lại được 
xây dựng trên cơ sở là hủy diệt nền văn hóa Tây Tạng của chúng ta. Với tư cách một nhà thám 
hiểm, vết chân Stanleu đã đi khắp những nơi lúc đó còn chưa in dấu chân người ở Tây Tạng, đã 
có vô số di tích cổ được ông ta phát hiện, vô số văn vật cũng bị ông ta đưa đi, nhưng mau mắn 
là, cả đời nhà thám hiểm này cũng không tìm được viên minh châu rực rỡ nhất Tây Tạng - Bạc 
Ba La thần miếu. Sau này, đã có vô số nhà thám hiểm khác tìm đến đất Tạng, dựa trên ghi 
chép và những đầu mối ôngta tìm được, bọn họ tham lam vơ vét hết số bảo vật còn sót lại, 
nhưng riêng chuyện tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu thì không người nào không phải thất vọng 
trở về. Thực ra, ở Trung Quốc, từ thời nhà Thanh, nhà cầm quyền đã rất quan tâm đến Bạc Ba 
La thần miếu, còn phái đại thần đặc trách đóng ở Tây Tạng nữa, sau rồi cục thế hỗn loạn rối 
ren, chuyện này cũng dân nhạt đi rồi trôi vào quên lãng. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là cần 
phải tìm được Bạc Ba La thần miếu trước các thế lực khác! Cuối cùng, tôi muốn nói về tôn giáo 
thần bí kia..." 


Nói tới đâu. Lữ Cánh Nam không khỏi tắc lời, đưa mắt nhìn sang phía lạt ma Á La, nhận được 
ánh mắt cổ vũ của ông, cô mới tiếp lời: "Chúng ta biết rất ít về tôn giáo thần bí ấu." Mặt cô 
không giấu nổi nét ửng hồng, có điều mọi người cũng không hẻ chú ú đến, 'từ những gì chúng 
ta nắm được đến giờ, tôn giáo này có tham gia hoặc đã độc lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
Bạc Ba La thần miếu và vận chuyển bảo vật. Khi thần miếu xây xong, họ từng phái sứ giả đi, 
chuẩn bị giao ba tín vật có thể dẫn đến thần miếu cho ba vị trí giả của đất Tạng, nhưng vì 
nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết, cuối cùng họ chỉ giao ra một tín vật, còn hai thứ kia 
đã bị Cổ Cách vương giữ lại. Trong các tín vật, cố một là bản đồ, tương truyền đã bị Stanleu 
mang ổi, còn trong những tấm bản đồ mà chúng ta đang giữ, có lẽ cũng có một tấm tương đồng 
với tấm bị ông ta mang đi, do khi ấu Stanley vì sợ cơ quan cạm bẫu mà để lại. Ngoài ra trong thư 
tịch có ghi chép về một tín vật được gọi là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chúng ta cũng 
từng thu được một tấm bản đồ, nhưng không rõ bản đồ này và Tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu có liên quan đến nhau không. Chúng ta chỉ dựa vào các ghi chép trong thư tịch cổ mà suụ 
đoán rằng, Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy vốn đã được sứ giả mang ra hải ngoại, rất có 


Trang 929/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khả năng là tới khu vực Nam Mỹ ngày na, và được chôn giấu trong một kim tự tháp. Địa cung 
Ahezt ở Bạch thành có rất nhiều nét tương đồng với văn hóa Tây Tạng, nhưng chúng ta cũng 
mới chỉ có lý do để tin tưởng rằng đó là nơi cất giấu Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chứ 
không hề có chứng cứ xác thực. Còn về tín vật thứ ba, đến nay chúng ta vẫn hoàn toàn chưa có 
thông tin gì. Vì nguồn tin của chúng ta, đa phần đều dựa trên cơ sở là các ghi chép của vương 
cung Cổ Cách, mà những ghi chép ấy lại bị Stanley đưa cả về nước Anh, một hai năm gần đây 
mới trở về Trung Quốc, ngoài ra còn một số thông tin quan trọng khác thì đến sau khi chúng ta 
ở châu Mỹ trở về mới biết. Tôn giáo thần bí kia có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình xây 
dựng Bạc Ba La thần miếu và chôn giấu báu vật, nhưng đến giờ chúng ta mới chỉ biết, người dân 
thôn Công Bố có khả năng là hậu duệ của tôn giáo thần bí ấy, bọn họ phụ trách liên hệ giữa tôn 
giáo đó và thế giới bên ngoài. Chắc Stanleu đã từng đến Cánh cửa Sinh mệnh, nhưng đã bị cơ 
quan ngăn lại từ bên ngoài, vì vậu ông ta không phát hiện ra đầu mối dẫn đến Đảo Huyền 
Không tự. Mà Đảo Huyền Không tự này, mới chính là nơi cung cấp cho chúng ta đầu mối quan 
trọng nhất về tôn giáo thần bí ấy." 


Lữ Cánh Nam nhấp một ngụm nước, rồi lại nói: "Với những thông tin hiện nay chúng ta đang 
có, có thể nói tôn giáo thần bí kia đã từng vô cùng lớn mạnh, tôi nghĩ, sau khi nếm trải các cơ 
quan trong Đảo Huyền Không tự, mọi người chắc đều không phản đối tôi nói như vậy phải 
không. Thành tựu về mặt cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ "đỉnh cao" để hình dung, theo 
những gì chúng ta được biết, bọn họ đã lợi dụng công trình thủy lợi một cách hoàn hảo để cung 
cấp động lực vĩnh cữu, họ cũng có nghiên cứu rất sâu với các hiện tượng quang học, về mặt khí 
động lực học, họ cũng tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao thời bấy giờ; đáng sợ hơn nữa là, hiểu biết 
của họ về sinh vật và vi sinh vật học thậm chí còn đạt tới trình độ cao khó thể với kịp, về mặt 
này cả khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa thể bì kịp với tôn giáo từ nghìn năm về 
trước này. Bọn họ có một hệ thống tín ngưỡng độc lập của riêng mình, giữa Bản giáo và Phật 
giáo thì nghiêng về phía Bản giáo hơn, nhưng cũng không hề bài xích Phật giáo, đây có lẽ chính 
là nguyên nhân khiến các tăng lữ thời đó lựa chọn hợp tác với tôn giáo này. Hiện nay, những 
điều chúng ta sắp phải đối mặt có mấy thứ sau đâu, thứ nhất, là cơ quan ở thời kỳ phát triển cao 
nhất. Cánh cửa Sinh mệnh và Đảo Huyền Không tự mà chúng ta đã đến đều được xây dựng 
trước Bạc Ba La thần miếu, vì vậu, cơ quan trong thần miếu có lẽ còn lợi hại ghê ghớm hơn rất 
nhiều so với những gì chúng ta gặp phải trước đây. Về mặt này, chúng ta có thể sử dụng các 
công cụ đo kiểm hiện đại, cố gắng giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Thứ hai, là quần 
thể các sinh vật cổ xưa thần bí. Thông tin của Trác Mộc Cường Ba mang về giúp chúng ta biết, 
tôn giáo thần bí kia có được rất nhiều loài sinh vật cổ mà chúng ta chưa từng trông thấu hoặc 
đến nay vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, bất kể là động vật lẫn thực vật, chúng ta cũng đều 
không có hiểu biết gì về chúng hết. Có điều, dường như chúng đều có khả năng tấn công, vì 
vậy, chỉ cần dùng hỏa lực mạnh áp chế, có lẽ là sẽ tránh được sự uụ hiếp của chúng. Thứ ba, là 
tập đoàn hợp tác với bọn lính đánh thuê. Lần vừa rồi chúng ta đã được nếm mùi lợi hại của 
chúng, vũ trang và các thiết bị khoa học của chúng đều không thấp hơn chúng ta, thậm chí có 
thể nói là cao hơn chúng ta rất nhiều. Muốn đối phó với chúng, cần phải dựa vào thân thủ cứng 
cáp và chiến thuật cũng như kỹ năng cơ động linh hoạt...” 


Lữ Cánh Nam đột nhiên ngừng lại, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng thành viên đang ngồi 
bên dưới, nói với giọng đầu ấn ý: "Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn có cơ hội 
giành thắng lợi. Thứ tư, cũng là vấn để khó khăn nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt 
trong hành trình nàu, đó chính là vu thuật cổ của Bản giáo. Có thể nói đây là lĩnh vực hoàn toàn 
xa lạ đối với chúng ta, lại liên quan đến một loạt ngành khoa học phức tạp có độ khó cao như vi 


Trang 930/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sinh vật, hóa sinh vật. Người xưa không có cơ sở khoa học vững chắc gì, toàn bộ đều dựa vào vô 
số lần thực nghiệm để cho ra kết quả khiến họ hài lòng, vì vậy, giải đáp bí mật của vu thuật cổ 
từ góc độ khoa học là một chuyện tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. 
Về vấn đề này, yêu cầu của tôi đối với mọi người là, phải tuyệt đối cẩn thận ở những chỗ có cơ 
quan, gặp phải cơ quan nào không tểh hoàn toàn lý giải thì gắng hết sức không nên đụng chạm 
vào. Một khi không may trúng phải vu thuật cổ, cần lập tức cách lụ quan sát, nếu quả thực 
không thể chịu đựng được nữa, hoặc giả vì quá đau đớn mà mất đi lú trí... thì... nhất thiết phải 
diệt trừ! Kể cả tôi cũng không ngoại lệ, đến lúc ấu không ai được mềm lòng hết, đã hiểu chưa! " 


Nhạc Dương lấy làm kỳ quái nói: "Mặc dù chúng ta có gặp phải cổ độc ở Cánh cửa Sinh mệnh, 
nhưng ở Đảo Huyền Không tự thì đâu có gặp thứ đáng sợ ấy, thật sự chúng ta sẽ gặp phải thứ 
đó sao? ” 


Lữ Cánh Nam gật đầu khẳng định chắc nịch: "Đúng vậu, lần ở Đảo Huyền Không tự chỉ có thể 
nói là chúng ta mau mắn. Thực ra, bọn giun phun ra axit mà mấy người Trác Mộc Cường Ba 
gặp phải trong hang động cũng có thể tính là một loại cổ độc, lợi dụng một số đặc tính sinh hóa 
nào đấy của sinh vật. Hơn nữa, mấu chốt là ở gian điện phía Tây gian Thiên Phật điện, giáo sư 
Phương Tân đã vô tình quay được một số tư liệu, khiến chúng tôi khẳng định chuyến đi nàu 
chúng ta sẽ gặp phải cổ độc." 


Trương Lập lớn tiếng hỏi: "Là gì vậy? Sao chúng tôi không thấy? " Họ đã xem đi xem lại những 
đoạn phim tư liệu đó rất nhiều lần, nhưng không hề phát hiện ra nội dung nào liên quan đến vu 
thuật cổ. 


Lữ Cánh Nam trầm giọng nói: "Còn nhớ chúng ta đã thấy rất nhiều những tấm thangka màu 
đen trong gian điện ở mé Tây không? " 


"A...” "AI ” Cùng lúc có hai tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. Trương Lập thì sực nhớ ra những tấm 
thangka màu đen ấy, lúc đó khung cảnh tối tăm, họ cũng không lưu ý xem nội dung của những 
tấm thangka đó là gì; còn Trác Mộc Cường Ba thì bởi vừa mới nghe chính cha mình nói gia tộc 
nhà gã không có quan hệ gì với tôn giáo thân bí ấy. Vậy thì, thangka màu đen đó là như thế 
nào? Càng ởi sâu điều tra, gã càng cảm thấy quan hệ giữa gia tộc mình và tôn giáo thần bí kia 
dường như không hề đơn giản, đáp án nằm ở đâu đâu? Ở Bạc Ba La thần miếu chăng? 


Lữ Cánh Nam không thể đoán được tâm tư hai người, cô nói: "Hình ảnh những tấm thangka đen 
đó đã được xử lý bằng máy tính, hoàn nguyên lại bản lai diện mục, trên đó đều vẽ những vu 
thuật cổ cực kù đáng sợ, hiện giờ chuyên gia vẫn đang phân tích chỉnh lý các bức vẽ đó. Nhưng 
vì niên đại quá xa xôi, thêm nữa là chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được nội dung các 
bức vẽ, có lẽ việc làm rõ cổ nhân chế tạo cổ độc như thế nào vẫn còn chưa hiện thực cho lắm." 
Lữ Cánh Nam hồi tưởng lại nội dung những bức thangka đen ấy, không khỏi run người lên, vì 
chúng quả thực là vô cùng tàn nhẫn tanh máu, thực tình cô không muốn tiết lộ với mọi người, 
vậu nên đã che giấu đi một phần. Bên rìa những bức thangka ấy còn có cả giải thích bằng văn 
tự, nhưng những ký hiệu đó không phải tiếng Tạng cổ mà họ biết, dường như là để che giấu nội 
dung nên đã cố ú thay đổi cách viết, các chuyên gia nói, loại văn tự ký hiệu ấu có thể nói là mật 
mã của tiếng Tạng cổ. 


Những người ngồi phía dưới không ai dám thở mạnh, đến giờ họ mới hiểu, Lữ Cánh Nam nói họ 
sẽ phải đối mặt với những khó khăn xưa nay chưa từng thấy, đó tuyệt đối không phải là nói cho 


Trang 931/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có mà thôi, sau khi cơn hưng phấn vì sắp xuất phát đến thần miếu qua đi, một thoáng sợ hãi 
dâng lên trong tâm trí mỗi người. Lữ Cánh Nam lại an ủi mọi người: "Có điều cũng không cần 
quá lo lắng, chúng ta sắp tới sẽ triển khai huấn luyện đặc biệt nhằm vào bốn tình huống đó. Sau 
khi hoàn thành lần huấn luyện đặc biệt này, năng lực đối diện với khó khăn của mọi người sẽ 
được nâng cao đáng kể, chúng ta cần phải có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể chiến thắng 
bất cứ khó khăn nào để đạt được mục tiêu một cách viên mãn." 


Mọi người đều phấn chấn tinh thần, lại hoan hô thêm một lượt nữa. Lữ Cánh Nam để mọi người 
vên lặng trở lại, đoạn nói tiếp: "Bây giờ, tôi sẽ cho mọi người biết kế hoạch cụ thể của lần huấn 
luyện nàu. Đợt huấn luyện này chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, vì hầu hết mọi người 
vừa mới hồi phục sức khỏe, nên sẽ tiến hành huấn luyện nửa trị liệu nửa hồi phục thể lực, cố 
gắng sau khi kết thúc giai đoạn này, thể lực của mọi người sẽ hồi phục trở lại trạng thái trước khi 
đến Cánh cửa Sinh mệnh. Tôi dành cho giai đoạn nàu mười ngày; giai đoạn hai, là nhằm vào 
những khuyết điểm trong biểu hiện của mọi người khi đối mặt với các cơ quan trong Đảo Huyền 
Không tự, vì vậy, tôi sẽ giới thiệu với mọi người mấy vị giáo quan mới, bọn họ sẽ tiến hành chỉ 
đạo từ xa thông qua mạng Internet. Nhớ kỹ, mặc dù thân phận của họ đã được xác minh là 
không vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn phải đặc biệt chú ý cho, chuyện gì không nên nói chuyện 
thì không nên nói." Kế đó, cô bật đèn laser lên, trên màn hình liền xuất hiện ba gương mặt mới, 
một người Trung Quốc, hai người nước ngoài, ba người này đều có đặc điểm chung là thân hình 
săn chắc tráng kiện, đường nét cơ bắp đều toát lên mỹ cảm đồng thời lại có độ đàn hồi. Lữ 
Cánh Nam giới thiệu: "Vị này là Vương Nhất Dân, ông ta là trụ cột của Đoàn Nghệ thuật Tạp kỹ 
Trung Quốc, mọi người có biết các diễn viên tạp kỹ leo cột như thế nào không? " 


Nói đoạn, Lữ Cánh Nam bấm nút trên bộ điều khiển, trên màn hình liền hiện ra cảnh một diễn 
viên tạp kỹ leo cột, linh hoạt như khỉ vượn, tốc độ cực nhanh, lại còn nhảy nhót nhào lộn giữa 
hai cột tre nữa. "Tôi yêu cầu mọi người cũng phải làm được như vậy." Lữ Cánh Nam nói. "Ngoài 
ra, ông Vương Nhất Dân còn hướng dẫn mọi người một số kỹ năng đặc biệt của nghệ thuật tạp 
kỹ như đu dây trên cao, kỹ thuật giữ thăng bằng, thuật co xương rút cốt..." 


Đầu roi của Lữ Cánh Nam chỉ vào bên cạnh người thứ hai, cơ bắp của người đàn ông ngoại quốc 
hơi thâm thấp này lực lương nhất, tuổi tác tầm như Trác Mộc Cường Ba, sống mũi rất cao. "Vị 
này là Divari, người Nga, từng là vận động viên thể dục toàn năng, sau khi nghỉ thi đấu lại huấn 
luyện ra mấy quán quân nữa, ông ta sẽ hướng dẫn mọi người về mặt kỹ xảo và hình thể." Cô 
vừa nói dứt lời, màn hình đã chuyển sang cảnh người đàn ông đó đang tập xà đơn, chỉ nghe 
giọng Lữ Cánh Nam lại cất lên: "Những kỹ xảo nhào lộn này có tác dụng rất lớn khi phải đối 
phó với các cơ quan cạm bẫu thời cổ đại. Tôi không yêu cầu động tác của mọi người phải quụ 
phạm như vận động viên thể thao, nhưng tốt nhất là có thể đồng thời ngắm chuẩn, xạ kích 
trong khi nào lộn, mắt phải nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng... " 


Trương Lập, Nhạc Dương nghe mà cặp mắt trợn tròn lên như muốn rơi ra ngoài. 


Tiếp đó, màn hình lại biến đổi. Chỉ thấu một thanh niên ngoại quốc ăn mặc rất thời trang đang 
chạy nhanh vun vút trên nóc một tòa nhà cao tầng, sau đó nhảy vọt qua khoảng trống rộng mấy 
mét sang nóc một tòa nhà khác, rồi bám vào mép tường mà nhảy thẳng xuống. Hai anh chàng 
Trương Lập, Nhạc Dương xem mà lạnh hết cả người. Lữ Cánh Nam lại chuyển cảnh, chỉ vào 
người thứ ba nói: "Vị này là Frank, người Pháp, là một người yêu thích môn chạy bộ vận động 
cực hạn. Môn thể thao này yêu cầu rất cao về sức mạnh cũng như khả năng thăng bằng của cơ 
thể, tôi hụ vọng, mọi người có thể chạy nhanh trên mọi địa hình giống như họ vậy." Nói xong, 


Trang 932/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


màn hình lại chuyển về cảnh trong thành phố, một đám người đang chạy kiểu dích dắc giữa các 
cầu thang và tường bao, nhanh nhẹn vượt chướng ngại vật, nhảy lấy đà tại chỗ đã đạt độ cao 
ngang đầu người, đạp chân lên tường là có thể trực tiếp bám mặt tường mà leo thẳng lên tâng 
hai, nhìn họ chạy thật khác gì đang xem phim kungfu của Thành Long hay Lụ Liên Kiệt vậu. 


Trương Lập thấp giọng hỏi: "Chúng ta làm được không nhỉ? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Tôi không yêu cầu mọi người làm tốt như họ. Tạp kỹ, thể dục, chạy bộ mọi 
địa hình, ba loại vận động này đều có thể coi như một sự khiêu chiến và mở rộng đối với khả 
năng linh hoạt của cơ thể, chúng có những điểm chung, đồng thời có những nét đặc sắc riêng, 
và sẽ nâng cực hạn thân thể của mọi người lên một tắm cao mới. Tôi không yêu cầu phải là tốt 
nhất, nhưng vêu cầu tốt hơn, đây chính là yêu cầu của tôi dành cho mọi người. Đồng thời, ở giai 
đoạn thứ hai này, mọi người còn phải hoàn thành một khóa huấn luyện mô phòng bằng máy 
tính, đây là một phần mềm máy tính thiết kế như trò chơi chống khủng bố mà các chuyên gia 
phần mềm trong nước đã biên soạn dựa trên số liệu Ba Tang và Trương Lập cung cấp, hụ vọng 
mọi người có thể tìm hiểu được phương thức tác chiến của kẻ địch thông qua phần mềm mô 
phỏng này. Còn nữa, về vu thuật cô, mọi người cũng phải tiến hành huấn luyện đặc biệt... " 


Lữ Cánh Nam vêu cầu các thành viên trong đội có thể mặc và cởi trang phục cách lụ, hoàn 
thành hai người cấp cứu cách lụ một người, bao gồm cả loại bỏ tất cả tạp vật bên ngoài, phun 
thuốc tiêu độc sát khuẩn và thiết lập khu vực quan sát cách lụ đơn giản với tốc độ nhanh nhất 
trong tình huống vẫn mặc đồ leo núi vừa dàu vừa nặng. Giai đoạn cuối cùng là huấn luyện leo 
núi tuyết, mọi người được yêu cầu phải nắm sơ lược kỹ năng phân tích địa lý tình hình, cách 
thăm dò các khu vực có khe nứt phủ tuyết, cách chống lại gió mạnh cấp mười, giữa lưng chừng 
núi dùng đỉnh tán và dây thừng tiến lên. Dưới ngọn roi giáo quan và giọng nói vang vang dễ 
nghe của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện gian khổ đã được triển khai như vậu đó... 


Không chỉ thế, khi một ngày huấn luyện mệt nhọc kết thúc, mọi người lại phải bắt đầu một hạng 
mục huấn luyện khác, mỗi người đều không thể không ra sức nghiên cứu tìm hiểu về tôn giáo ở 
Tây Tạng cổ đại. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, điều này có tác dụng hỗ trợ mang tính quyết 
định khi họ phải đối mặt với các cơ quan sau này. Ngoài lạt ma Á La, giáo sư Phương Tân và 
Trác Mộc Cường Ba biết một số kinh điển của Phật giáo, hiểu biết của những người người khác 
về Phật học đều rất ít, càng không cần nói đến Mật tông Tây Tạng hay Bản giáo cổ đại làm gì. 
Gay go hơn nữa là, khu vực Tây Tạng thời Phật giáo chưa thống nhất có vô số các tông phái 
khác nhau, giáo lý nhiều không kể xiết, mà bọn họ thì chỉ có thể hoàn toàn dựa vào học thuộc 
lòng, học đến khi có thể nhận biết được hết các loại tượng Phật khác nhau trong Đại Mạn Đà 
La, Tam Vị Gia Mạn Đà La, Pháp Mạn Đà La, Kiệt Ma Mạn Đà La..., những thứ như Luân 
Vương Thất Bảo, Lục Nỗ Cụ, Thất Đại Trát Khắc La cũng đều nắm được đại thể, cả các khái 
niệm của Bản giáo như thản Sinh mệnh, Tán thản, Úu Nhĩ Mã, Mã Ma, Dạ Xoa, Đề Lung, Đốn, 
Đặc, Thủy Thũng Ma, Quán Ba... cũng nằm trong phạm vi buộc phải học thuộc lòng của họ. 


Lữ Cánh Nam còn thông qua nhiều nguồn khác nhau, tra ra được loại mìn mà bọn tên Ben đã 
sử dụng. Theo tư liệu cô tìm được, loại mìn này có thiết kế kiểu đồng hồ điện tử, hai đầu là keo 
siêu dính bóc ra là dán được, có thể dính mìn vào bê mặt của bất cứ vật thể nào, hơn nữa dù 
xuống nước cũng không bị ảnh hưởng. Phần ở giữa lớn bằng cái cúc áo là bộ phận chính của 
quả bom, trong đó thuốc nổ chỉ chiếm hai phần ba thể tích cái cúc áo ấu, một phần ba còn lại là 
linh kiện điện tử rất tinh vi. Nguyên liệu tạo ra loại thuốc nổ cực mạnh này có chứa uranocene 
nitro dioxit và nhiều nguyên tố khác. Đến mấy năm gần đây, quân đội Mỹ mới đưa loại nàu vào 


Trang 933/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sử dụng, và được xưng là loại thuốc nổ thế hệ mới, uy lực vụ nổ chỉ đứng sau có vũ khí hạt nhân, 
khả năng phá hoại của cái "cúc áo" đó tương đương với 15 cân thuốc nổ TNT. Còn lớp vỏ bên 
ngoài, một là có thể tính giờ, sử dụng như bom mìn hẹn giờ thông thường, hai là có thể điều 
khiển cho nổ từ xa, tác dụng trong phạm vi năm trăm mét, ba là bên trên lớp vỏ này có thiết bị 
cảm biến áp lực, có thể lực chọn sử dụng hay không, một khi đã khởi động thiết bị nàu, quả bom 
sẽ tự cảm ứng được áp lực đè lên nó, nếu có người muốn bóc ra, bom sẽ tự động phát nổ. Cũng 
có nghĩa là, đây là loại bom không thể tháo gỡ. Quân đội Mỹ vẫn chưa công khai thông tin về 
loại bom này, cũng chỉ có quan hệ của tên Ben mới kiếm được, trước mắt có thể nói đó chính là 
loại vũ khí mạnh nhất của phe đối phương. 


Cuối cùng, Lữ Cánh Nam nói: "Mặc dù chúng ta đã biết về bọn chúng có bom hẹn giờ có thể 
dính ngay dùng ngay, nhưng vẫn chưa biết nhiều về uy lực của nó... Còn nữa, rốt cuộc Soares 
có phải tên thao thú sư trong hàng ngũ kẻ địch hay không, thân phận v là thế nào, những việc 
này chúng tôi cũng đang điều tra thêm.” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Về con người này thì tôi cũng có biết chút ít, có lẽ mọi người không 
tìm được mấy tư liệu về y đâu. Trước khi thành danh, ụ cũng giống như những nhà nghiên cứu 
khác, cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, không ai biết ụ là ai cả. Cho đến... tôi nhớ xem 
nào, có lẽ là tám năm trước, bản báo cáo luận văn của công bố đã làm chấn động cả Diễn đàn 
Sức khỏe Thái Bình Dương. Khi đó, những vị có uw tín trong giới học thuật bình luận rằng, 
Soares đã ném bom nguyên tử vào giới sinh vật học. Bản luận văn ấy, thực sự là đã dẫn tới đột 
phá mang tính cách mạng trong cả giới sinh vật học." 


"Tám năm trước..." lạt ma Á La lặng lẽ suụ tư, tựa hồ như liên tưởng đến điều gì đó. 


Hết tập 4 


Trang 934/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập V- Giới thiệu 


Núi tuyết Tử thần, sông băng hiểm ác 
Bão tố mịt mùng, cửa vào Thần miếu nơi nao? 


Tiếp tục lần theo dấu vết của Bạc Ba La thần miếu, Trác Mộc Cường Ba và những người bạn 
đồng hành tiến về núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, ngọn núi mang tên Tử thần của người Tạng. Trên 
vùng đất kỳ vĩ bao la của cao nguyên Thanh Tạng, gã gặp lại một người bạn năm xưa, đồng thời 
cũng là hậu duệ cuối cùng của một gia tộc đã kiếm tìm Bạc Ba La thần miếu suốt cả ngàn năm 
qua. Với sự giúp đỡ của người đó và thần ngao Hải Lam Thú, đoàn thám hiểm quyết định liều 
mình vượt cơn cuồng phong bão tế khủng khiếp nhất, lần tìm lối vào thánh địa Bạc Ba La trên 
tấm bản đồ da dê tìm được trong Đảo huyền không tự... 


Liệu ngọn núi tuyết đã chôn thây vô số đoàn thám hiểm, cùng những kẻ thù giấu mặt vẫn đang 
rình rập dõi theo... có thể ngăn bước họ tiến đến miền đất trong mộng tưởng? 


Trang 935/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1 - Tâm Sự Của Ttác Mộc Cường Ba 


Cương Nhật Phổ Bạc? Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương cùng thoáng ngẩn người ra, 
trong kú ức của hai người đều có chút ấn tượng đối với cái tên nàu. Ý nghĩa của nó là kẻ tôi tớ 
của núi tuyết. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn lờ mờ nhớ được, chẳng những gã đã từng nghe thấu 
cái tên này, mà còn tiếp xúc với cả con người ấy nữa. Nhưng nghĩ cho kỹ càng hơn, lại cảm thấu 
không phải thế, tựa hồ như thiếu mất mối liên hệ then chốt nào đó. 


Thời gian trôi qua rất nhanh, vết thương ở chân giáo sư Phương Tân đã hoàn toàn hồi phục, giờ 
trong nhóm lại có thêm đội trưởng Hồ Dương, hai người rất hợp chuyện, nói cả ngày cũng 
không chán. Thực tế là đội trưởng Hồ Dương còn dễ nói chuyện hơn cả Ngải Lực Khắc hồi 
trước, với ai anh cũng nói chuyện được hết, đến cả Ba Tang cũng sẵn sàng xưng huynh gọi đệ 
với anh nữa. Đội trưởng Hồ Dương giọng nói to, tâm tư thì trong thô hào lại có tinh tế, nói năng 
hơi thô tục nhưng rất hài hước có duyên, chớ nhìn dáng vẻ bề ngoài như hung thần ác sát của 
anh mà tưởng lầm, thực ra con người Hồ Dương này rất dễ làm thân, trong vòng ba tháng, anh 
sớm đã hòa nhập làm một với cả nhóm bọn Trác Mộc Cường Ba rồi. Mặc dù chưa được huấn 
luyện một cách có hệ thống, nhưng cái danh đội trưởng Hồ Dương không phải tự nhiên mà có, 
ngoài hai phương diện cơ quan học và cận chiến tay không hơi thua sút mọi người ra, thể năng 
của anh hoàn toàn không kém gì giáo sư Phương Tân, đồng thời anh cũng là một tay có thời 
gian dài chơi súng ống, hiểu biết về các loại súng và vũ khí nổ gần như có thể so bì được với 
đám bộ đội đặc chủng, hơn nữa hiểu biết của anh đối với khí hậu và môi trường miền địa cực 
cũng giúp những người còn lại rất nhiều gợi ú. 


Thời gian trôi qua, ngày kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt càng lúc càng đến gần hơn, tâm trạng 
mọi người cũng càng ngày càng hưng phấn. Chỉ có Nhạc Dương là vẫn lờ mờ cảm thấy hơi bất 
ổn, bởi anh phát hiện ra, ngoại trừ mấy hôm mới tuyên bố bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, giáo 
quan tỏ ra hưng phấn, về sau thì nét mặt cứ ảm đạm dần đi, ngày xuất phát càng gần kẻ, cô lại 
càng có vẻ nơm nớp lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến giáo quan của họ trở nên lo âu 
đến thế, Nhạc Dương thực không tài nào hiểu nổi, anh bèn kể sự thay đổi rất nhỏ nhặt nàu của 
Lữ Cánh Nam với Trương Lập và Hồ Dương. 


Cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa thôi là coi như đợt tập huấn đặc biệt chính thức kết thúc, tiếp 
theo cả nhóm sẽ rời doanh trại đến vùng phụ cận ngọn núi tuyết phải leo lên để tiến hành huấn 
luyện thích ứng. Đêm xuống, tuy ngồi trong ánh nèn mờ ảm đạm, nhưng nghĩ đến chuyện ngày 
mai sẽ xuất phát, ai nấu đều có chút phấn khích. Trên sân huấn luyện rộng rãi, nơi Trác Mộc 
Cường Ba từng nán lại hôm đầu tiên bước vào doanh trại này, đội trưởng Hồ Dương hút hết điếu 
thuốc này đến điếu thuốc khác, Trương Lập thì cầm một cành cây vẽ vòng vòng trên mặt đất, 
nét mặt cả hai đầy vẻ nghỉ ngại lo lắng. 


Trương Lập nói: "Mấy ngày nay giáo quan dường như càng lúc càng cuống rồi hay sao đó, cả 
thời gian đi núi tuyết cũng đẩy lên trước, trước đâu có bao giờ thấy cô ấu như vậy đâu, chẳng lẽ 
là nhà nước có ý định chấm dứt hành động này hay sao? " 


Trang 936/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hồ Dương lắc đầu: "Không thể nào, đã đến trạm cuối cùng rồi, tất cả đều vận hành rất tốt, 
chẳng có lý do gì để nửa đường bỏ cuộc cả. Có lẽ nào vì một nguyên nhân gì khác mà nhóm 
này sắp phải giải tán hau không? Hay là sức khỏe của cô ấu có gì bất thường, không thể kiên trì 
lâu hơn được nữa rồi? " 


"Không đâu, " Trương Lập nói như chém đinh chặt sắt, "thân thể giáo quan như là bằng thép ấy, 
cái tên Thiết nương tử có phải là gọi bừa bãi đâu. Hay là vì tuổi tác của Lạt ma Á La cao quá rồi 
nhỉ? " 


Hồ Dương nói: "Theo tôi thì không, tuy rằng tuổi tác đại sư Á La và giáo sư Phương Tân cao 
hơn chúng ta, nhưng hai người ấy đều là hàng cực phẩm trong các bậc cao niên, với sức khỏe 
của họ, sống thêm hai ba chục năm nữa cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù trong đám 
đội viên chúng ta xuất hiện tình huống bất thường gì, đến lúc ấy cùng lắm là đổi người hoặc tạm 
thiếu người là được rồi; nếu nói là sức khỏe của ai đấu có vấn đẻ, nhất định đó phải là nhân vật 
quan trọng then chốt cho hành trình này rồi." 


Trương Lập nghi hoặc nói: "Vậy liệu còn có thể là ai chứ? " 


Hồ Dương nói: "Đấu, chính vì thế, nếu nói sức khỏe ai đó không ổn, ngoài Lữ Cánh Nam ra, tôi 
thật không nghĩ ra người nào khác nữa." 


Một lát sau, Nhạc Dương vội vội vàng vàng chạy bước nhỏ đến, vừa chạy vừa kêu lên: "Điều tra 
được rồi, điều tra được rồi." 


Trương Lập vội hỏi: "Sao hả? ” 


Nhạc Dương đáp: "Gần giống với những gì chúng ta nghĩ, lãnh đạo cấp trên đã đưa ra kỳ hạn 
cuối cùng, nếu lần này chúng ta vẫn không tìm được Bạc Ba La thần miếu, đội ngũ sẽ phải giải 
tán. Xem ra lần này giáo quan đã giở hết bản lĩnh mà cũng không thể kéo dài thêm thời gian 
được nữa rồi. Xét cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là một nhóm thử nghiệm, thử hơn hai năm rồi 
mà chẳng tìm được thứ gì có giá trị hơn, cũng khó trách giáo quan sao lại lo lắng đến vậy." 


Trương Lập nói: "Nhưng chẳng phải lần này chúng ta đã có bản đồ rồi ha sao? " 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Không, các cậu không biết rồi, tấm bản đồ ấy chỉ có thể dựa vào 
hình vẽ mà so ra được ngọn núi có hình dáng tương tự, nó không chú thích rõ lộ trình lên núi, 
nói thực nhé, tôi và Lữ Cánh Nam đã thảo luận rồi, tỉ lệ tìm thành công Bạc Ba La thần miếu 
trong chuuến đi này của chúng ta không vượt quá năm mươi phần trăm đâu, nói thẳng ra là 
chúng ta vẫn đang mạo hiểm. Thông tin về ngọn núi ấu thế nào, ngàu mai các cậu sẽ biết, 
chẳng lạc quan lắm đâu." 


Nhạc Dương chép miệng: "Nói vậy có nghĩa là, nếu không có phát hiện gì trên ngọn núi tuyết 
ấy, chúng ta sẽ phải ai về địa phương của người nấy rồi. " 


Đội trưởng Hồ Dương nhả ra một làn khói thuốc, lặng lẽ gật đầu. 


Trương Lập nói: "Chậc, giờ tôi lo lắng nhất chính là Cường Ba thiếu gia đấu, với tính tình nóng 
nảy của anh ấy, lần này chỉ sợ... Tôi thấu mấy ngày nay anh ấu có vẻ trĩu nặng tâm sự, quả nửa 
chắc là cũng đã biết rồi." 


Trang 937/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Nói gì tôi đấy? " Trác Mộc Cường Ba từ phía ánh đèn tiến lại chỗ ba người. 


"Cường Ba thiếu gia, " Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người nhích ra một chút. Trác Mộc 
Cường Ba liền ngồi thụp xuống giữa hai người. Đợi Nhạc Dương nói ra tình hình lần này, 
Trương Lập cất tiếng: "Thực ra, Cường Ba thiếu gia cũng không cần quá lo lắng, nhóm của 
chúng ta giờ đâu đã như đúc bằng thép luyện, lần hành động này nhất định là sẽ thành công." 


Nhạc Dương lầm bẩm nói: "Nhưng chúng ta đã bao giờ leo núi tuyết đâu chứ." 
Trương Lập đưa tay vỗ bôm bốp lên người anh chàng một phát, nói: Không nói thì chết à. " 
Hồ Dương nói: "Quan trọng là ngọn núi ấu... tóm lại là rất phiền phức." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết rồi, có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi tin là trời 
cao đã sắp xếp bao nhiêu thử thách thế mà chúng ta cũng vượt qua được hết rồi, thử thách lần 
này so với lựa chọn sinh tử thì có là gì chứ." 


Đội trưởng Hồ Dương thân thiện vỗ vai Trác Mộc Cường Ba: "Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi." 


Trác Mộc Cường Ba cười đáp: "Nói thực lòng, trước đây tôi chưa bao giờ tin vào thần phật, cũng 
chẳng tin có ông trời, tôi chỉ biết là mình chịu nỗ lực bỏ công, vậy thì chẳng có chuyện gì mà 
mình không làm được. Thế nhưng sau khi trải qua tất cả những việc này, tôi phát hiện ra, dường 
như tất thảy đều do ú trời âm thầm sắp đặt, có rất nhiều sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, cứ từng 
bước từng bước đi tiếp, như thể có ai đó đang dẫn đường cho chúng ta vậy. Càng biết nhiều về 
Bạc Ba La thần miếu, cảm giác ấy trong tôi càng mạnh hơn. Đi đến đó, tựa như là một sự trở về 
mà định mệnh đã an bài cho tôi vậu, có rất nhiều điều nghi hoặc, dường như chỉ có ở nơi ấy mới 
có đáp án. Trước đây tôi chỉ mong có thể phát hiện ra tung tích của Tử kỳ lân ở vùng phụ cận 
thần miếu, nhưng giờ xem ra không tới thần miếu là không được rồi. " 


Trương Lập kinh ngạc thết lên: "Cường Ba thiếu gia thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy mà tôi tưởng 
là anh biết chuyện này sẽ nhụt chí nản lòng nữa chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba cảm kích mỉm cười với Trương Lập: "Ý cậu muốn nói tâm trạng tôi mấu 
hôm nay không được tốt lắm phải không? Không phải vì chuyện này đâu, có mấy vấn đề cá 
nhân thôi." Gã ngưng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Mấy hôm nữa là sinh nhật lần thứ mười tám 
của con gái tôi rồi, tôi đã gửi thư điện tử chúc mừng nó. Mấy hôm nay chợt thấy hơi nhớ mẹ con 
nó. 


Nhạc Dương nói: "Con gái anh ở đâu? Trước nay chưa bao giờ nghe anh nhắc đến đâu à nha." 
Trương Lập nói: “Thư điện tử? Sao không gọi điện thoại? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp lời: "Ở Canada. Gọi điện thoại ấy à, nói thực lòng, tôi hơi do dự. Một là 
không biết con gái tôi liệu có tha thứ cho người cha không xứng đáng làm cha này hay không, 
hai nữa là lo chồng của người vợ trước hiểu lầm tôi, để hai người họ xảy ra chuyện gì thì không 
hay. Có thể là quan niệm truyền thống của tôi đang tác quái đấu, lụ hôn rồi, thì cố gắng hết sức 
để không làm phiền đến cuộc sống mới của người ta nữa. Họ đã đến tận Canada xa xôi như 


^+ TT 


vậu, có lẽ cũng là vì không muốn tôi làm phiền đó thôi. 


Hồ Dương lắc đầu: "Vậy thì không đúng rồi, nói thế nào thì nói, dù sao đó cũng là con gái của 


Trang 938/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cậu và vợ cậu, gọi một cú điện thoại thì có gì đâu chứ? Làm gì có đôi vợ chồng nào không lời 
qua tiếng lại với nhau bao giờ. Nếu họ thực lòng yêu thương nhau, tôi nghĩ người đàn ông kia 
cũng không đến nỗi không thông tình đạt lú tới mức đó đâu! Cậu đang tự bó buộc bản thân mình 
đấy, có phải là vẫn cảm thấy có lỗi với vợ cũ, vẫn áy náy mà chọn lựa trốn chạy ha không? Làm 
một kẻ đào ngũ không hay đâu đấy nhé." 


Nhạc Dương hỏi: “Thực ra con người Cường Ba thiếu gia cũng rất hau mà, sao vợ anh ấy lại 
muốn lụ hôn chứ? " 


Trương Lập trừng mắt lên lườm anh chàng một cái. Đội trưởng Hồ Dương thì phá lên cười ha 
ha, nói: "Dù cậu là lính trinh sát thì cũng không cần chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành 
chư.” 


Trác Mộc Cường Ba cúi đầu đáp: "Không, không có gì đâu. Thực ra, yêu cầu của phụ nữ rất đơn 
giản, họ chỉ cần một người chồng có thể thường xuyên ở bên cạnh họ, một gia đình hòa thuận, 
vậy là họ thỏa mãn lắm rồi. Đáng tiếc tôi lại không làm được điều ấy! Con người là loài động vật 
có tính xã hội, lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ cần có người để dốc lòng, sự cô quạnh đối với 
con người có thể nói là một sự giàu vò." Nói tới đây, Trác Mộc Cường Ba tự bật cười chua chát 
một tiếng, lắc đầu bảo: "Xem tôi đấu, không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Trương Lập có lẽ 
cũng biết một chút, nhưng chỉ thầu giáo tôi, giáo sư Phương Tân mới hiểu con người tôi trước 
đây thôi. Khi ấy tôi là một kẻ cuồng công việc, thường xuyên ở ngoài cả một thời gian dài, rất ít 
về nhà. Con gái tôi lên bảy tuổi mới biết mặt mũi bố nó thế nào. Hơn nữa cho dù có về đến 
nhà, tôi cũng không nói năng gì. Khi Trương Lập mới gặp tôi lần đầu tiên, tôi vẫn là con người 
như thế. Tôi còn nhớ Trương Lập từng nói, với vóc dáng như của tôi, nếu không mở miệng thì 
có thể gây áp lực đè nén khiến người ta không thở nổi. Giờ hồi tưởng lại, những ngày vợ cũ 
sống chung với tôi, nhất định là phải nặng nể ngột ngạt lắm. Cô ấy đã nỗ lực để thực hiện tốt 
bổn phận của một người vợ tốt, còn tôi, tôi lại không tận hết trách nhiệm của một người chồng, 
đến cả tình nhân cũng không bằng nữa. Chậc, có lẽ, bản thân cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ 
đã là một sai lầm rồi. Cuộc hôn nhân ấy không lãng mạn và nhiều cảm xúc như các cậu tưởng 
tượng đâu. Khi đó, cha mẹ tôi hụ vọng tôi suy nghĩ đến chuyện đại sự trong đời người, mà trong 
rất nhiều nhân viên của công ty chúng tôi, biểu hiện của cô ấy khá xuất sắc, ăn chung với nhau 
mấy bữa cơm, vậy là có quan hệ, nửa năm sau thì chúng tôi kết hôn.” 


"Hải " Nhạc Dương lấy làm thất vọng, anh chàng vốn tưởng rằng người đàn ông từng trải qua 
những sự việc như trong truyền kỳ này, hôn nhân cũng phải khắc cốt ghi tâm, vòng vo trăm 
mối, giờ nghe Cường Ba thiếu gia kể ra, quả nhiên là hết sức nhạt nhẽo tầm thường. 


Trác Mộc Cường Ba lại kể tiếp: "Kết hôn chưa đầy một năm thì con gái chúng tôi ra đời, sau đó 
cô ấy ở nhà chăm con, tôi đi làm ăn bên ngoài. Có lẽ mọi người đã nghe kể một số chuyện 
trước đây của tôi, hình như những trải nghiệm ấy khiến người ta hâm mộ thì phải. Thực ra tôi 
cảm thấy rất có lỗi với vợ mình. Tôi thường cả năm không ở nhà, về đến nhà chưa được mười 
ngày thì lại đi luôn. Lúc đó ở bên ngoài cũng thoáng lắm, thực sự là tôi không hề nghĩ đến cảm 
nhận của Anh (tên vợ Cường Ba). 


Trương Lập thì thầm nói: "Chị dâu, đáng thương quá...” 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ: "Có lẽ là một sự trừng phạt với tôi. Khi cô ấy gặp được người đàn 
ông có thể mở ra được cánh cửa nội tâm mình, Anh mới biết tình yêu thực sự là gì, vậy là không 


Trang 939/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hề... Khi tôi phát hiện ra, mọi chuyện đã xong hết cả rồi. Đúng là một cuộc hôn nhân tĩnh lặng 
như nước, đến cả lụ hôn cũng thật nhạt nhẽo vô vị. Chúng tôi không cãi nhau, cô ấu cũng không 
cần gia sản, một tờ thỏa thuận, vậy là quan hệ hôn nhân mười năm kết thúc. Con gái muốn ởi 
theo cô ấu, tôi cũng hụ vọng con gái chúng tôi đi theo cô ấy, nếu ở với tôi, chà... tôi thật không 
tưởng tượng nổi sẽ thế nào nữa." 


Nhạc Dương hiểu ra: "Thì ra là có kẻ thứ ba nhúng chân vào." 
Đội trưởng Hồ Dương nói: "Cậu vẫn đau khổ lắm, cậu đâu có vô tình như cậu tự nhận chứ." 


Trác Mộc Cường Ba buồn rầu nói: "Đúng vậy, đúng là như anh Hồ Dương nói, tôi rất đau lòng. 
Đối với động vật cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc, huống hồ là với một con người đã từng 
sống chung với mình hơn chục năm trời. Đúng như lời một câu danh ngôn đã nói, con người là 
một loài động vật kỳ quái, khi sở hữu thì cảm thấy bình thường, phải đến khi mất đi, mới hối hận 
thì đã không kịp. Kể ra thì, buổi tối hôm vợ trước tôi bỏ đi, tôi đến một quán bar ở Thượng Hải 
uống sau khướt không biết trời trăng gì, còn đánh nhau với một đám người ở quán bar ấy nữa, 
về sau bị người ta đánh cho nằm viện hơn một tháng, tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. 
Sau bận đó, tôi lại dốc hết tâm sức vào công việc như trước, nhưng trước sau vẫn thấy hụt hãng 
như mất đi thứ gì đó. Nếu không phải sau này gặp được chuyện Tử kù lân, tôi cũng không biết 
mình còn trầm luân như thế bao lâu nữa." 


Thấy thần sắc Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng ảm đạm, Trương Lập nói: "Thế này là sao vậu, 
ngày mai chúng ta xuất phát rồi, nói chuyện gì vui vui một chút đi..." 


Nhạc Dương cũng tiếp lời: "À, đúng rồi, Cường Ba thiếu gia, hay là kể câu chuyện tình lãng mạn 
của anh với cô Đường Mẫn đi. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, tôi thấy ngưỡng mộ 
lắm..." 


Trương Lập cố ý vỗ mạnh vào lưng Nhạc Dương một cú, nói: "Thằng nhóc này, lại dò hỏi 
chuyện riêng tư của người khác rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba ngoài miệng thì nói: “Có chuyện tình lãng mạn gì đâu, chỉ coi là... duyên 
phận thôi..." nhưng trái tim gã, thì đã ngược về khoảng thời gian ở nước Mỹ hơn một năm 
MƯỚN  ‹: 


Khi Đường Mẫn cởi chiếc mũ mỏ vịt xuống, suối tóc đen tuyển bóng mượt như áng mây trôi ấu 
bung xõa ra, Trác Mộc Cường Ba thực sự nghe thấy tiếng tim mình đang đập, máu trong cơ thể 
như bơm xộc cả lên đầu, bên trong xương cốt nóng lên hầm hập. Dù nói dáng điệu của Đường 
Mẫn nhỏ nhắn dễ thương, tựa như cô bé nhà bên, thấy là không sao kìm được lòng thương cảm, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba là kẻ từng trải, đã gặp vô số hạng người, những cô gái như vậy gã 
gặp cũng rất nhiều rồi. Gã không hiểu, tại sao lần này lại xuất hiện cảm giác động lòng tim đậm 
thình thịch như thế. Cảm giác đó thôi thúc gã chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt mà bảo vệ 
cho cô thật tốt, không để người con gái ấy rời xa mình dù chỉ trong giây lát. Thậm chí gã còn 
thấy khó mà khắc chế được xung động ấy của mình, mấy ngón tay đặt bên sườn khe khẽ run 
rấu. Chính cái cảm giác kù dị xuất hiện ngay lần gặp đầu tiên ấy, đã khiến gã mở lời nói với cô 
gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này khi rời khỏi bệnh viện: "Cô Đường Mẫn, không biết có thể 
mời cô ăn trưa với tôi được không, tôi biết như vậy là rất đường đột, nhưng có điều, tôi rất muốn 


Trang 940/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biết thêm nhiều chuyện liên quan đến anh trai cô..." 


Trong một quán ăn Trung Quốc nho nhỏ, cô gái ấy chống tay lên cằm, ngồi dựa vào cửa số, 
trông cô rất xinh đẹp, nhưng không phải rất xinh đẹp, mà giống như một đóa ngọc lan màu 
trắng, rất mềm mại tươi tắn tựa hồ khẽ chạm vào một cái thôi cũng khiến đóa hoa ấy lụi tàn. 
Thế nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên vẻ thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, hoặc như là 
một nỗi buồn mênh mang mờ mịt. Dường như cô phải gánh vác quá nhiều, cha mẹ đã mất, anh 
trai lại phát điên, làm sao cô có thể đảm đương nổi đây? 


Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú ấu, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi 
môi anh đào. Đặc biệt là gương mặt, mặt Đường Mẫn rất trắng, dưới làn ánh sáng tự nhiên mềm 
mại đó, tư thái lặng yên không nhúc nhích của cô ấy tựa như một pho tượng tạc từ bạch ngọc 
vậu. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, cô gái này rất giống một người, người ấy nhất định đã 
chiếm cứ địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng gã, gảm giác ấu, không ngờ còn quan trọng hơn cả 
vị trí của người vợ cũ trong lòng gã, là ai đâu nhỉ? Con gái? Không, giữa cô và con gái gã không 
hề có điểm nào chung cả. À! Em gái..." 


Cánh cửa ký ức đã phủ bụi từ lâu nứt ra một khe hở nhỏ, phòng tuyến kiên cường trong chốc lát 
đã bị phá, tất thảy những nỗi bi thương hòa với đau khổ cuồn cuộn dâng lên. Những k ức từng 
khiến gã khắc cốt ghi xương, không bao giờ dám nhớ lại, chỉ xuất hiện trong những cơn mộng 
mị, giờ lại đột nhiên hiển hiện trước mắt rõ môn một. Gương mặt ngây thơ non nớt ấy thường 
lúc nào cũng nhoẻn miệng cười, hai hàm răng trông như ngọc như sứ, đôi mắt bên dưới hàng 
lông mày vừa to vừa sáng, không hề có chút ô trọc của tục thế, thanh khiết như tuyết trắng trên 
đỉnh ngọn Cương Nhân Ba Tê. Cô bé con cả ngày theo sau gã, gọi "anh trai, anh trai" lớn nhất 
mà cũng thân thiết nhất, gương mặt ấy đang từ từ trùng khít lên cô gái đang ngồi trước mặt gã. 
Trác Mộc Cường Ba biết rất rõ, cô gái đang ngồi đối diện với mình đây tuyệt đối không phải là 
em gái gã. Nếu em gái gã vẫn còn trên thế giới này, có lẽ nó đã lập gia đình rồi, có lẽ còn có 
một đứa con trai tầm bảy tám tuổi, và cả một đứa con gái nữa; chồng nó là dân chăn nuôi, trong 
nhà có một đàn dê bò lớn, căn lều lớn nằm trên thảo nguyên xanh mướt, mặt hướng về núi 
xanh thăm thắm, lưng quay hướng trời cao... 


"Cho một phần... Tôi rất là thích ăn món Thượng Hải. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông gọi 
món gì nhỉ? Này, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? " Đường Mẫn đã chọn xong món, phát hiện 
Trác Mộc Cường Ba đang nhìn mình chăm chăm, không hiểu tại sao, nhưng trong lòng không 
khỏi có chút căng thẳng. Cô nhanh chóng nhận ra, gã chỉ đang hướng về phía mình, nhưng ánh 
mắt kia tuyệt đối không phải đang nhìn mình, mà tựa như có chút xuất thần, không biết là đang 
nghĩ đến chuyện gì. Đường Mẫn hơi thấy hụt hãng, lại gọi Trác Mộc Cường Ba thêm mấy tiếng 
nữa, nhưng giọng cô rất nhỏ, như sợ làm đứt đoạn dòng hồi ức của gã. Chính cô cũng cảm thấy 
không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Còn Trác Mộc Cường Ba khi ấy đang hồi tưởng lại 
cảnh tượng xung quanh là núi xanh cỏ biếc, trên một dốc núi nhỏ, em gái ngồi trên vai gã ngước 
nhìn ra xa. 


"Anh ơi, Thượng Hải có lớn không? ” 
"Ùm, lớn lắm." 
"Lớn thế nào? Có lớn bằng làng chúng ta không? " 


"Ưm, lớn hơn làng của chúng ta rất nhiều..." 


Trang 9412.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Lớn hơn cả làng chúng ta nữa cơ à, thế thì đúng là lớn lắm rồi! " 
"Anh à..." 

BỊ TỔ " 

“Thượng Hải ở bên kia ngọn núi phải không? ” 


"Ừm, ở bên kia ngọn núi... Anh dẫn em đi Thượng Hải nhé, có thích không? Thượng Hải ấu à... 
nhiều đồ ăn ngon lắm..." Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe mắt Trác Mộc Cường Ba đã hơi ươn ướt. 


"“Trác, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, tôi, tôi nói gì sai à? " Không hiểu vì sao, nhìn thấy ánh mắt 
đó của Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn bỗng dưng luống cuống. 


"Xin lỗi" Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, mỉm cười nói, "Không, không liên quan đến cô. 
Tôi có một người em gái, có lẽ lớn hơn cô một chút, nhưng không hiểu sao, vừa thấu cô, tôi liền 
nhớ đến nó.” 


"A, xem ra ông rất tốt với em gái mình, chị ấu giờ đang ở đâu thế? " 
"Không biết, từ hồi nó còn rất nhỏ đã bị lũ phỉ bắt đi rồi..." 
Chết, xin, xin lỗi ông, tôi không biết, tôi..." 


"Không sao mà, đó có phải lỗi của cô đâu. Cô em gái đó của tôi ấu à, nó toàn mắc lỗi thôi, mỗi 
lần làm sai chuyện gì, là chỉ biết kiếm tôi ra chịu tội thay cho nó thôi, kù thực, thật tâm nó muốn 
làm cho tốt lắm chứ, nhưng lần nào cũng vụng về vậy cả. Khi ấu tôi thường nghĩ, nếu có một 
ngày nào đó, tôi không ở bên cạnh nó nữa thì nó biết phải làm sao, tôi chẳng bao giờ ý thức 
được ú nghĩ ấy lại đem tới vận hạn như thế cả." Trác Mộc Cường Ba khẽ gượng cười khổ não, 
nét mặt đượm vẻ đau buồn. 


Đường Mẫn cũng cảm động lây mà khẽ nói: "Đừng thế, có anh trai thật tốt biết bao, từ nhỏ tới 
lớn, dù là chuyện gì cũng có anh trai giúp hết. Nếu bị ai ăn hiếp, có thể lớn tiếng mà hét lên 
rằng, tao sẽ đi mách anh taol Nhưng... anh trai tôi, anh ấy..." nói đến đây, nước mắt Đường 
Mẫn bỗng trào ra. 


Mới đầu Trác Mộc Cường Ba cũng không để tâm lắm, an ủi một hai câu cho xong. Nhưng nước 
mắt Đường Mẫn càng khóc thì lại càng nhiều, không ngừng rơi ra tựa chuỗi hạt đứt dây xâu, lúc 
ấy, gã mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề... 


"Sao thế này? Mọi người không ai đi ngủ mà tụ tập ở đâu nói chuyện hết à, vẫn hưng phấn vì 
chuyện ngày mai phải không? Đây không phải tố chất mà những thành viên trong nhóm huấn 
luyện đặc biệt của chúng ta nên có đâu đấu nhé." Giáo sư Phương Tân cũng bước ra nhập bọn. 
Nhạc Dương vội nhích ra nhường chỗ cho ông, đồng thời nói: "À, Cường Ba thiếu gia mới kể 
một ít chuyện ngày xưa..." 


Nói đoạn, anh chàng liền kể vắn tắt một lượt những gì Trác Mộc Cường Ba vừa nói. Nhạc 
Dương hiểu rõ, phàm là những chuyện Cường Ba thiếu gia đã nói, giáo sư đều biết cả. Đúng là 
giáo sư Phương Tân biết chuyện này, nhưng ông chưa từng nghĩ rằng người đàn ông vẻ ngoài 


Trang 942/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cương nghị ấu, sâu thẳm bên trong vẫn không thể buông bỏ được như thế. Ông vỗ lên sau gáu 
Trác Mộc Cường Ba, nói: "Những chuyện đã qua sẽ trở thành ký ức trong cuộc đời cậu, chớ nên 
mang trong mình quá nhiều gánh nặng không thể buông bỏ như thế. Cậu phải nghĩ thế này 
này: giờ đâu chắc chắn cô ấy sống hạnh phúc hơn trước kia, cô ấy đã tự lựa chọn con đường của 
mình, cậu cần phải tôn trọng lựa chọn của cô ấy, mà cả cậu nữa, cậu cũng có lựa chọn của riêng 
mình. Trong cả cuộc đời của một con người, nói chung là sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, phải 
học biết trân quú, cũng phải học cách từ bỏ. Cậu không thể cứ ôm đồm tất cả mọi thứ rồi đổ lỗi 
cho mình được, đã từng đánh mất một lần, vậy thì càng phải trân quý những người hiện giờ ở 
bên cạnh cậu mới phải. Đường Mẫn là một cô gái tốt, tuy rằng tuổi tác của cô ấy và cậu hơi cách 
biệt, nhưng tôi nhìn ra được, cô bé ấu thật lòng với cậu đấy. Tôi nghĩ là cậu cũng biết chuyện 
này, mới đầu tôi không thích cô bé ấu cho lắm. Nhưng mà, cậu có biết tại sao không? " 


Trang 943/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Núi Tuyết 


Quả nhiên, vừa nghe nói đến Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba liền thoát khỏi hẳn tâm trạng tự 
trách móc mình, ngước nhìn giáo sư Phương Tân, không khỏi luống cuống ngượng ngùng, ấp 
úng nói: "Không... không biết." 


Trương Lập cũng biết chuyện này. Chính xác, ngay từ khi gặp Đường Mẫn lần đầu, giáo sư đã 
không được vui rồi. Về chuyện này, anh cũng từng nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Bản thân 
Trương Lập thấy Đường Mẫn ngoài chuyện tuổi tác hơi chênh lệch với Trác Mộc Cường Ba thì 
cũng đâu có vấn đề gì. 


Giáo sư Phương Tân điểm đạm nói: "Bởi vì ngay khi gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã không thích cô 
ấu rồi." Nói đoạn ông quay sang phía Nhạc Dương và Trương Lập tiếp lời, "Có lẽ cô ấy là loại 
con gái mà đám thanh niên các cậu ưa thích, xinh xắn đáng yêu, vừa đanh đá thông minh lại vừa 
cổ quái; nhưng khi tôi nhìn cô bé đó, trong cặp mắt cô ấy có một thứ tà mị hết sức tự nhiên, đó 
là một cặp mắt không cần điểm trang tô vẽ gì cũng có thể hút hồn đàn ông. Với kinh nghiệm 
làm người của tôi, một cô gái như thế rất khó có thể chỉ trung trinh với một người đàn ông thêm 
nữa là khoảng cách tuổi tác giữa hai người rõ rệt như vậy, thế nên khi ấy tôi đã nghĩ, cô công 
chúa nhỏ đã quen được cưng chiều này sẽ không thể nào ở lâu bên cậu được." 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm ngạc nhiên, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt Đường Mẫn giáo sư 
Phương Tân lại có ấn tượng như vậy, chẳng trách ông cứ mặt nặng mày nhẹ với Đường Mẫn 
mãi. Giáo sư Phương Tân hơi cúi đầu xuống, nói: "Sự thực chứng minh rằng tôi đã sai, tiện đâu 
tôi cũng chính thức nói với cậu một tiếng xin lỗi." 

Trác Mộc Cường Ba hoảng hốt đứng lên, nói: "Thầy giáo, xin đừng nói thế, mỗi một việc thầu 
làm đều là vì tôi cả, sao tôi có thể không biết được. Thực ra, khi ấ tôi... tôi còn tưởng là..." 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Có biết là khi nào cô bé ấy làm tôi cảm động không? 
Không phải vì cô ấy có thể chịu đựng tất cả khổ sở khi huấn luyện, cũng không phải lúc liều 
mạng cứu cậu trong địa cung Ahezt, kể cả ánh mắt thê lương tuyệt vọng trong Đảo Huyền 
Không tự cũng không thể, chính là lúc ở trong bệnh viện ấu." 


“Trong bệnh viện? Là lúc hai chúng tôi cùng vào bệnh viện à? ” 


"Không phải, đương nhiên không phải là lúc hai người tau nắm chặt tay lên bàn phẫu thuật, mà 
là sau khi phẫu thuật. Con người cậu lúc nào cũng tùy tiện cầu thả, xưa nay chưa từng chú ú đến 
những chuyện Mẫn Mẫn đã làm trong bệnh viện. Vết thương của cô ấy vừa đỡ một chút, đã đòi 
tự mình chăm sóc cho tôi, lạt ma Á La, rồi cả hai thằng nhóc này và Ba Tang nữa, sự chăm sóc 
tỉ mỉ chu đáo đó, là do cô ấu đã đem tình yêu của mình dành cho cậu, dồn cả vào mỗi người ở 
bên cạnh cậu nữa, tình cảm ấu tuuetj đối không thể nào giả tạo được. Nếu cậu thật sự quan sát tỉ 
mỉ thì sẽ phát hiện ra thôi, cô ấy cẩn thận gấp từng chiếc ga trải giường, rồi ánh mắt chăm chú 
của cô ấu lúc tính vận tốc truyền dịch, mỗi lần rửa mặt cho chúng tôi, chiếc khăn mặt đã vặt khô 
cần dừng lại trên không mấy giây, mỗi động tác của cô ấy đều hết sức chu đáo, đều toát lên tình 
yêu sâu đậm dành cho cậu. Hơn nữa cô ấy không chỉ đối tốt với cậu, mà còn với từng người ở 
bên cạnh cậu nữa, có thể thấu đó đã không còn là một tình yêu bình thường nữa rồi, trong đời 


Trang 944/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người có thể gặp được một vị hồng nhan tri kỷ như thế là thỏa mãn lắm rồi. Tất nhiên, đối với 
một người thiếu chú ý như cậu mà nói, chắc chắn là chẳng cảm nhận được gì rồi." 


Trác Mộc Cường Ba hồ thẹn cúi gầm mặt xuống, trong lòng thảm thở than: "Chậc, vẫn là thầy 
giáo hiểu mình nhất..." 


Nhạc Dương nhìn vẻ ngượng ngùng của Trác Mộc Cường Ba, trong lòng cầm không được thầm 
nhủ: "Chỉ sợ không chỉ mình Mẫn Mẫn như thế thôi đâu. Giáo quan, cả mấy cô y tá thường ghé 
qua nữa, tôi đều nhận thấy có một cảm giác như thế cả, đến cả con mèo thỉnh thoảng chạy lại 
ngoài cửa sổ kia nữa chứ. Hừm, anh đúng là sát thủ của phái nữ! " Anh chàng đánh mắt với 
Trương Lập một cái, cả hai đều ngấm ngầm gật đầu có vẻ hiểu nhau lắm. 


Giáo sư Phương Tân như sự hiểu ra chuyện gì dó, cất tiếng hỏi: "Đúng rồi, Cường Ba à, điệu bộ 
thẽ thà thế thọt muốn nói rồi lại thôi của cậu khi nãy là ú gì thế? Cậu bảo cậu tưởng là... tưởng 
cái gì thế hả? Khi ấy có phải cậu đang nghĩ, lão già sắp xuống lỗ này nhìn trúng cô bồ của cậu 
rồi, phải vậu không hả? " 


"A... ôi..." Trác Mộc Cường Ba vội đứng bật dậy, hấp tấp xua tay như thể bị người ta nhìn thấu 
tâm tư trong lòng: “Tôi... tôi không có nói như vậy... tôi không có nói như vậy mà, phải không? 
" Trương Lập đột nhiên nói: "Hình như tôi có nghe thấy, lúc ấy Cường Ba thiếu gia thì thẩm lầm 
bẩm gì đó, cậu cũng nghe thấu nữa, đúng không, Nhạc Dương? " 


"Hai cậu này... đồ ăn có thể ăn bừa bãi được, nhưng nói năng thì không được bừa bãi đâu đấy..." 
"Đúng mà, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. nghe rõ lắm”. Nhạc Dương cũng phụ họa theo. 


Đội trưởng Hồ Dương nhoẻn miệng cười, đám mây âm u trong lòng Trác Mộc Cường Ba cuối 
cùng cũng nhạt bớt phần nào. 


Đêm hôm đó, gió nhẹ rì rào, lũ côn trùng khẽ ngâm nga trong bụi cỏ... 


Sáng sớm ngày hôm sau, sương mờ vấn vít, đoàn người đeo ba lô lên lưng, đứng trên ngọn đôi 
cao nhìn lại khu đất trũng sau lưng, nơi có doanh trại họ đã huấn luyện gần hai năm, giờ đây, bất 
luận là thành công hay thất bại, họ cũng đều không trở lại nữa. Tâm trạng ai nấy đều rất phức 
tạp, vừa khao khát thành công, lại pha lẫn một chút bất nhẫn, căng thẳng, hưng phấn, bất an, 
bao nhiêu cảm xúc hòa quyện vào nhau, chỉ thấy trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn bất cứ thời 
điểm nào khác trước đâu. 


Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống bình đài trên đồi cao, các thành viên trong nhóm lần 
lượt xếp hàng một đi vào, cánh quạt quay chậm dần rồi lại nhanh dân, từ từ bốc lên cao, mang 
theo một đoàn người ôm bầu mộng tưởng bay thẳng lên trời xanh thăm thẳm. 


Nhìn núi non tuyết phủ điệp trùng đang dân thu nhỏ lại, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chợt 
dâng trào một thứ cảm giác kỳ dị. Nơi mà bọn họ sắp ởi tới đây, từ hai năm trước, chú La Ba đã 
nhắc đến với gã rồi, đó là vùng đất bị thần linh nguyên rủa, nơi mâu đen bất tường đã mang màn 
khói mù đến che phủ vĩnh viễn, và đêm đen ngập ngụa trong những hơi thở tà ác. Chỉ có những 
sinh mạng đã mất hết lương tri mới bị ném vào địa ngục vĩnh viễn không thể quay đầu đó. Giờ 
đây thoát cái đã hai năm trôi qua rồi, đi cả một vòng lớn, cuối cùng bọn họ lại đến đại tuyết sơn, 


Trang 945/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vận mệnh tựa như đang đùa cợt với gã, một trò đùa không lớn mà cũng chẳng nhỏ, vòng một 
vòng, cuối cùng trở vẻ khởi điểm. Điều khác biệt duy nhất là, giờ đây mục đích của bọn họ đã rõ 
ràng hơn trước rất nhiều, mà đoàn người cũng từ hai người khi ấy biến thành mười người của 
bây giờ. 


Trước khi xuất hành, Lữ Cánh Nam đã nói với mọi người, đích đến lần này của họ là một ngọn 
núi tuyết con người chưa từng chỉnh phục, tuy quốc tế đã có tên gọi chính thức, nhưng dân Tạng 
quanh vùng đó đều gọi là Nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc. Nó nằm ở lưng chừng mạch núi Himalaua, 
so với các ngọn núi tuyết xung quanh thì không phải cao lắm, nhưng lại là ngọn núi nguụ hiểm 
nhất. Thực tế là, trong quá khứ, cả một vùng từ Lạc Trát đi về phía Tây, dọc theo sống lưng dãy 
Himalaua kéo thẳng đến Phổ Lan, đều được coi là vùng đất cấm đối với nhân loại, người địa 
phương gọi là: Tử vong Tây phong đới. Đặc biệt là ngọn núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc mà họ sẽ 
đến lần này, theo lời chú Ba La từng nói, cao hơn bảy nghìn mét so với mực nước biển, tốc độ 
gió trung bình cấm mười tám, nhiệt độ trung bình khoảng ba mươi độ âm, độ bão hòa ô xi bình 
quân chỉ có 10%. Ngọn núi này chủ vếu có sáu triển núi, triển Tây Bắc - Đông Nam nằm trên 
sống lưng của mạch núi Himalava, ngoài ra còn có triển Bắc, triển Tây, triển Tây Bắc, triển Tây 
Nam. Trên triển núi dốc ngược vẫn còn dày đặc dấu vết những trận lở tuyết. Lưng chừng núi là 
một dốc băng cao dần lên theo chiều từ Bắc hướng Nam, diện tích tương đối lớn. Mặt phía Bắc 
tựa như bị đao chặt rìu đẽếo, độ dốc bình quân đạt tới trên 75 độ. Đỉnh phụ trên triển núi phía 
Bắc tên là La Mạc Cương Kỳ, cao 6.816 mét so với mực nước biển. Đỉnh phụ trên triển núi phía 
Tây tên là Tán Quách Hạ Ngõa Như Nhân, cao 6.640 mét so với mực nước biển. Đỉnh phụ trên 
triển núi phía Đông Nam là Đa Kết Ngọc Trọng Mã tương đối cao, 7.010 mét. Những đỉnh núi 
này đều phủ một lớp băng tuyết dàu, trong khe núi có những sông băng khổng lô, bên trên sông 
băng có nhiều vách dựng đứng và khe sâu hình răng cưa, rất thường xuyên xảy ra hiện tượng lở 
băng lở tuyết. Nhìn trên bản đồ vệ tinh, lờ mờ có thể thấy đỉnh phụ có hình răng sói, mấy đỉnh 
phụ giao nhau đan xen, giống một con ác quỷ đang nghiến chặt răng, vách băng dựng đứng, thế 
núi vô cùng hiểm trở, đỉnh núi quanh năm bị sương tuyết mù mịt bao kín, mờ mờ ảo ảo tựa như 
ảo ảnh. Thậm chí cả người dân tộc Hạ Nhi Ba xưa nay vốn được xưng tụng là những người 
hướng đạo trên núi tuyết cũng không sẵn lòng đến đó, một nơi dường như là vùng đất chỉ có đi 
mà không có về. Thế mà nơi họ muốn kiếm tìm phỏng chừng là một cái khe nằm giữa hai đỉnh 
núi, bị rặng núi vây quanh, hình thành nên ngõ tránh gió của dải Tâu phong. Muốn tìm ra nơi 
ấu, trước tiên phải trèo lên được đỉnh gọn núi tuyết quanh năm không lộ ra diện mạo thật nàu 
đã. 


Thực ra mọi người đã quen với cái tên Nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc này rồi, dịch nghĩa ra thì chính 
là chỉ Tử thần. Vị thần này mắt phóng ra tia chớp điện, mũi thở ra cuồng phong, tai vang tiếng 
sấm, đầu tóc dựng đứng xoay chuuển như mây, trên mình đeo trang sức là các thi thể màu đỏ 
đen, hình tượng cực kỳ đáng sợ. 


Máy bay trực thăng bay về phía Tây Nam, men theo sơn cốc khổng lỗ mà tiến lên, hai bên núi 
non hiểm trở, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa nổi bật trên nên trời xanh thăm thẳm, tựa như đang 
bay trên đường bay Đà Phong vậy. Trác Mộc Cường Ba lờ mờ cảm thấy những dãy núi nàu như 
mỗi lúc mỗi quen thuộc, cảm giác ấy càng lúc lại càng thêm rõ rệt, cuối cùng, gã đột nhiên sực 
nhớ ra, nếu lộ trình bay nàu không sai, bọn họ đang tiến về phía huyện Đạt Mã. Nếu là huyện 
Đạt Mã thì Trác Mộc Cường Ba gã biết rất rõ. Huyện này ở đoạn giữ mạch núi dãy Himalava, là 
vùng tiếp giao giữa ba nước Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, núi tuyết bao phủ ba mặt, địa thế cao 
dốc hiểm vếu, khí hậu bị ảnh hưởng của luồng khí nóng ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào, lương 


Trang 946/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mưa rất dồi dào. Trong sơn cốc, cây cối xanh um rậm rạp, có những cánh rừng nguyên sinh rất 
lớn, các đường vào núi cũng giống như đường vào Mặc Thoát vậy, đều được đục trên vách núi 
dựng đứng cao ngất, nhìn từ xa, những con đường nhỏ trông như vết dâu thừng thít vào da thịt 
núi đá thành vết hằn sâu hoắm. Hiện nay, trong đám dân mê ởi du lịch lữ hành đã có nhiều 
người biết đến Mặc Thoát, song kẻ biết đến Đạt Mã thì vẫn còn ít, nhưng dấu chân của Trác 
Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân thì gần như đã in khắp nơi trong huyện Đạt Mã này rồi. 


Nguyên nhân họ quen thuộc nơi nàu không gì khác chính là bởi trong các tư liệu cổ có ghi chép, 
huyện Đạt Mã là nơi sản sinh ra giống ngao hung hãn nhất, đồng thời cũng trung thành bảo vệ 
chủ nhân nhất. Ngày nay ở phía Nam huyện Đạt Mã vẫn còn giữ được nét chữ của người cổ đại 
khắc trên vách đá, do người Hán khắc theo thể chữ Khải, niên đại xa xưa lắm rồi, hầu như đã 
mờ tróc, chỉ còn lờ mờ nhận ra được mấy chữ "Thiên Trúc", "Ngao châu". Theo kết quả khảo 
chứng, một số tài liệu tạp kú dã sử có nhắc đến một cách sơ lược đại khái rằng, đi Thiên Trúc, ắt 
phải qua Đạt Mã - người Hán gọi đây là Ngao châu - nơi vết hầu cửa ngõ, là vùng đất binh gia 
nhất quuết phải tranh giành, vân vân. Niên đại của những tư liệu dã sử ấy có thể truy ngược lên 
tới triểu Đường. Có điều khi bọn Trác Mộc Cường Ba đến huyện Đạt Mã và nghiên cứu, Ngao 
châu thuở xưa đã suy tàn, gã và giáo sư Phương Tân đã nỗ lực rất nhiều, song vẫn không thu 
hoạch được thứ gì khả quan. Còn có một điều khiến họ lấy làm nghi hoặc khó hiểu, đó là Ngao 
châu cách Đảng Hạng quá xa, cũng không phải nơi xảy ra trận đại chiến cuối cùng với vương 
triều Tượng Hùng, vậy mà lại là nơi sản sinh ra giống ngao hung mãnh nhất, trung thành bảo vệ 
chủ nhân nhất, cảm giác nghe không được lọt tai cho lắm. 


Ước chừng đã vào đến địa giới huyện Đạt Mã, máy bay trực thăng đưa họ lên tới độ cao khoảng 
hơn bốn nghìn mét gần năm nghìn mét so với mực nước biển. Theo lời Lữ Cánh Nam, ở đây có 
thôn làng gần với núi thần nhất - làng Nạp Lạp, cũng là trạm tiền tiêu của họ trong chuyến leo 
núi lần nàu. Trác Mộc Cường Ba lục tìm trong ký ức, dường như không có ấn tượng gì với địa 
danh này, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. 


Nạp Lạp là một khe núi nằm giữa các đỉnh núi tuyết, địa hình tương đương với khe Nguyệt 
Lượng ở sa mạc. 


Núi tuyết vây quanh đây ngọn này cao hơn ngọn kia, chen vai thích cách, lằn ranh tuyết trên 
sườn núi nhấp nhô trải dài, hình thành nên một dải Vạn Lý Trường Thành từ băng tuyết thiên 
nhiên, cả trong lẫn ngoài dải trường thành đều trải ra một vùng mênh mang rộng lớn. 


Cơn gió cắt da cắt thịt gào thổi qua triển núi, một năm bốn mùa, vĩnh viễn không có phút nào 
ngơi nghỉ. Nhưng nhờ núi cao hai bên ngăn khí lạnh, trong khe núi đã ấm áp lại nhiều mưa, cỏ 
xanh mơn mởn, rất nhiều bò dê sinh sống, nên nhìn từ trên cao xuống, trên lưng chừng ngọn 
núi tuyết nom như trải ra một tấm thảm lông tơ xanh hình mảnh trăng khuyết vậu. 


Băng tuyết tan chảy thành những dòng suối trong vắt dồn tụ lại trên tấm thảm xanh, hình thành 
nên những hồ lớn hồ nhỏ, mặt hồ phản chiếu đỉnh núi tuyết phủ, nước hồ đều ánh lên một màu 
trắng sữa, nhìn tư xa trông chẳng khác nào vô số viên trân châu lớn nhỏ các cỡ. Một dòng sông 
tựa như sợi dây nối liền những mặt hồ trân châu này lại, rồi chảy vòng qua đòng cỏ, xuyên qua 
khu dân cư. 


Vì nơi này là khu dân cư ở vị trí cao nhất so với mực nước biển của Trung Quốc, thậm chí là của 
cả thế giới, khí hậu lại vô cùng lạnh lẽo, nên nhà cửa ở đây đều thấp lè tè, từ không trung nhìn 


Trang 947/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuống, trông hệt như những hộp diêm mỏng quét. Khá nhiều căn nhà đá xây dựng theo kiến 
trúc đặc trưng của người Tạng, cũng có cả những ngôi nhà gỗ nhỏ. Người dân nơi đây đều dựng 
nhà ở nơi có nước, trước cửa có dòng sông chảy qua, ngoài cửa số là hồ nước, cảnh tượng ấy dễ 
khiến người ta liên tưởng đến một khu dân cư ở vùng sông nước Giang Nam. 


Lũ bò dê đều được thả dải rác trên đồng cỏ, ung dung thoải mái, trông hết sức nhàn nhã. Nhạc 
Dương ngồi trên trực thăng ngắm nhìn mà lấy làm ngưỡng mộ, nói: "Xem ra người ở đâu chẳng 
phải làm gì hết cả, sáng sớm dê bò tự ra ngoài, tối tối lại tự quay về chuồng, mở cửa số ra là 
nhìn thấy hồ nước đồng cổ, còn cả núi tuyết và trời xanh mây trắng nữa. Ngày ngày ở trong nhà 
uống lụ trà, đánh ván cờ, hay cưỡi ngựa đi dạo một vòng cũng được, ối chà, cuộc sống như vậu 
cơ đấy, chậc chậc, tôi cũng muốn sống lâu dài ở đây! " 


Đội trưởng Hồ Dương cười mắng: "Cái thằng nhóc này, nếu thật sự sống ở đây, chỉ sợ chưa 
được hai tháng cậu đã kêu gào đòi về thành phố rồi ấy chứ." Nhạc Dương nghe thế chỉ "hứ' một 
tiếng, không thèm để ý. 


Lúc xuống trực thăng họ mới phát hiện ra, khí hậu nơi này còn khô hanh, lạnh lẽo hơn trong 
tưởng tượng của họ rất nhiều. Nhạc Dương không chịu được phải đưa tay lên bịt mũi rùng mình 
mấy cái. Tiếng ồn của máy bay trực thăng làm kinh động dân cư sống quanh đó, dân làng ở 
trong nhà lũ lượt chạy ra xem có chuyện gì. Khi nhận ra có khách đến, ai nấu đều tỏ ra hết sức 
nhiệt tình, trên mặt lần lượt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Nhạc Dương lại cảm khái than thở, nơi nàu 
so với thôn Công Bố thì thật là khác nhau một trời một vực. 


"Lâu lắm rồi chỗ chúng tôi không có nhiều khách thế này, bên ngoài gió lớn, mời mọi người vào 
nhà tôi nghỉ ngơi đã. Cả anh phi công kia cũng vào uống chút rượu nóng cho ấm người nhé." 
Giữa đám người bước ra một vị tuổi tác khá cao, đại khái chắc là trưởng thôn, tươi cười vui vẻ 
bảo nhóm người bọn Trác Mộc Cường Ba, "Các đồng chí bộ đội đã nói với chúng tôi rồi. Tôi tên 
là Mã Bảo, tôi sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện ăn ở." 


Mấu người lạt ma Á La, giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều không thấu 
có gì lạ, nhưng đám Nhạc Dương, Trương Lập thì nghe mà trợn tròn cả mắt lên. Bọn họ hoàn 
toàn không hiểu ông trưởng thôn tuổi độ ngũ tuần này đang nói cái gì. Nhạc Dương khẽ kéo 
kéo vạt áo lạt ma Á La, thì thảm hỏi: "Đại sư, ông ấu nói tiếng gì thế? " 


"Tiếng Tạng mà." Lạt ma Á La thoáng ngẩn người, rồi ngay sau đó liền mỉm cười, nói: "Họ nói 
tiếng Tạng đấy, chỉ có điều phát âm hơi khác, thuộc vào loại phương ngôn, các cậu chú ý nghe 
kỹ là hiểu được thôi." 

Đám Nhạc Dương đầu tiên cũng nghĩ là tiếng Tạng, vừa nghe thấy không giống, liền chiếu theo 
lối tư duy của tiếng Tạng cổ để tiếp nạp thông tin, nhưng cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì. Giờ 
được lạt ma Á La nhắc nhở, mới biết là phương ngôn, nghiền ngẫm đoán mò một lúc lâu, cuối 
cùng cũng lờ mờ đoán ra được một chút, nghe kiểu như người Thượng Hải hau người Quảng 
Châu nói tiếng phổ thông vậy, đúng là bọn họ nói tiếng Tạng, chỉ là phát âm hoàn toàn khác 
biệt mà thôi. 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn đồng hồ, đoạn nói với đám Trác Mộc Cường Ba: "Chúng ta sẽ ở 
đâu nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, một là để thích ứng với hoàn cảnh núi cao, hai là đợi thông 
báo của Cục Khí tượng, xem lúc nào thời tiết thích hợp cho việc leo núi. Thời gian xuất hành lên 
núi có thể là bốn năm hôm nữa, hoặc cũng có khả năng là ngàu mai. Chúng ta cần phải xem và 


Trang 948/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tìm hiểu địa thế núi non xung quanh đây, xác định tuyến đường có thể lên tới đỉnh núi. Giờ là 11 
giờ, trước chính ngọ là thời điểm sương mù trên đỉnh núi có khả năng tan nhiều nhất, chúng ta 
sẽ chia thành ba tổ, lần lượt tiến hành khảo sát tuyến đường lên đỉnh núi từ ba hướng Đông, 
Nam, Bắc. Giờ tôi sẽ sắp xếp, nhóm của Trác Mộc Cường Ba, Hồ Dương, Nhạc Dương ởi 
hướng đông, lạt ma Á La, Ba Tang, Trương Lập đi theo hướng phía Nam, giáo sư Phương Tân, 
tôi và Mẫn Mẫn sẽ đi theo hướng Bắc, mọi người đã nghe rõ cả chưa? Mã Bảo, chúng tôi cần ba 
người dẫn đường. 


Mã Bảo gật đầu, gọi trong đám người làng ra hai tay trung niên cường tráng khỏe mạnh, rồi hỏi: 
"Không vào nhà nghỉ ngơi một lát à? Có cần bỏ bớt ba lô trong nhà không? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Không cần thiết, chúng tôi phải nhanh chóng thích ứng với hoạt động 
mang vác nặng trong môi trường mới này, nếu ở dưới chân núi còn không thể vừa mang vác 
những máu móc và nhu yếu phẩm này vừa hành động, vậu thì làm sao mà lên núi tuyết được? " 


Mã Bảo thở dài một tiếng, nói: "Lên núi tuyết ư... khó đấy! " 


Trang 949/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Kẻ Tôi Tớ Của Núi Tuyết 


Tổ của Trác Mộc Cường Ba phụ trách khảo sát xem khe núi nằm giữa đỉnh phụ phía Đông Nam 
Đa Kết Ngọc Trọng Mã và đỉnh chính có thích hợp để leo lên hay không, lối nàu vừa xa lại vừa 
khó đi, nên Mã Bảo đích thân dẫn đường cho bọn họ. 


Dọc đường, qua chuyện trò Trác Mộc Cường Ba mới biết, Mã Bảo thực ra không phải là trưởng 
thôn gì cả, ngôi làng trên danh nghĩa này kỳ thực là một khu dân cư hình thành tự phát của đám 
dân du mục, trong thôn có bốn năm chục hộ gia đình, mọi người thân thiết như trong một nhà 
vậu. Ai gặp chuyện gì chỉ cần nói một tiếng, tất cả mọi người trong thôn đều sẽ giúp đỡ. Hơn 
nữa từ bao nhiêu năm nay, trong thôn làng nàu cũng chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra cả, 
những chuyện lớn nhất đều không ngoài mấy thứ tang ma hiếu hủ. 


Người trong làng đều là người Đạt Mã. Theo như Trác Mộc Cường Ba được biết, người Đạt Mã 
ở huyện Đạt Mã này đa phần đều từ Nepal di cư đến vùng giữa rặng Himalava vào khoảng cuối 
đời nhà Thanh, nhưng bọn họ vẫn khăng khăng tin rằng mình là hậu duệ của người Tạng, cũng 
có người nói họ là con cháu của tộc Khắc Lạp Để. Họ không có chữ viết, trước giải phóng cũng 
sống theo lối hết sức nguyên thủy, đốt nương làm rẫu, thắt dây rừng để ghi nhớ lại sự việc. Vì 
nơi này là vùng tiếp giáp hai nước Trung Quốc và Nepal, nêu bọn họ cũng thường xuyên đi qua 
đi lại giữa hai nước, họ hàng thân thích của nhiều người Đạt Mã đều vẫn sinh sống ở Nepal, 
nhưng họ thì vẫn kiên trì cư trú trên lãnh thổ Trung Quốc, vì cho rằng đất nước Trung Quốc 
đang dân dần lớn mạnh, ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện giờ thì cuộc sống 
của người dân trong làng Mã Bảo về cơ bản không khác biệt gì so với người Tạng, cũng nói 
tiếng Tạng, ăn bánh bột mì Thanh Khoa, chỉ có điều các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thì 
tương đối ít, chỉ có các hoạt động chuyển kinh chuyển sơn 1, hơn nữa còn đi theo chiều ngược 
chiều kim đồng hồ của Bản giáo. 


Còn việc lên núi tuyết, Mã Bảo lắc đầu nói với họ, từ năm nọ năm kia nào đó, đội khảo sát của 
nhà nước cũng đến rồi, nhóm mười ba người đã vào núi, nhưng chưa đến một nửa số ấy sống 
sót trở ra; lại có năm, đội thám hiểm của Anh cũng đến, nhưng cuối cùng không thấu người nào 
quay lại; về sau có cả người Mỹ, người Đức, các loại thiết bị máy móc còn hiện đại tiên tiến hơn 
của họ bây giờ nhiều, nhưng lần nào cũng là mười người đi cùng lắm chỉ có một hai người về. 
Dải gió Tâu chết chóc đâu phải chỉ là tên gọi, đỉnh Chomolungma (tức Everest, cao nhất trái đất: 
8.848 m) có thể leo được, bởi đó là nữ thần nhân từ, còn Tử thần Tư Tất Kiệt Mạc lại là vị nữ 
thần có tính khí nóng nảy nhất, không ai có thể gánh chịu được lửa giận của Người. 


Lúc họ đến được điểm quan trắc, đỉnh núi phủ mây mù, chỉ có thể nhìn thấy khoảng từ lưng 
chừng núi đổ xuống. Đội trưởng Hồ Dương chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt, đã đoán định nga: 
"Con đường này không thể đi được." Kế đó anh tiến hành đo đạc trắc địa hết sức thuần thục, 
đồng thời chỉ cho Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương thấy những chỗ nguy hiểm. Anh cho 
rằng có ba nguyên nhân khiến con đường này không thể thông hành, một là khí hậu quá khắc 
nghiệt, hai là địa hình quá phức tạp, ba là độ dốc quá lớn. Với nhân lực và trang bị của họ lúc 
này, lên núi chính là tự lao đầu vào chỗ chết. 


Mã Bảo cười cười nói với họ, những gì họ thấy đã là tương đối tốt rồi, bỏi trong truyền thuyết Đa 


Trang 950/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kết Ngọc Trọng Mã là vị nữ thần có tính nết khá tốt so với các thần linh khác. Lúc bình thường, 
nàng là vị nữ thần màu trắng vô cùng xinh đẹp, gương mặt luôn rạng rỡ nở nụ cười thân thiện, 
trên cổ nàng có vòng hoa kết từ bảo thạch, vàng bạc châu báu và hoa tươi, thường cưỡi một con 
sư tử màu xanh ngọc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi nổi giận, nàng sẽ biến thành nữ thần mặt đen tính 
tình bạo ngược hung tàn, miệng nhều máu, hai mắt tóe lửa, mũi phun khói mù mờ mịt, phục 
của nàng cũng biến thành bộ áo da người lột từ tử thi, tau cảm bát đầu lâu đầy ắp máu người. 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy câu chuyện sao mà quen thuộc, tưởng chừng như gã đã nghe qua 
ở đâu đó rồi, nhất định là không phải chuyện cổ được nghe kể hồi nhỏ, nhưng nhất thời không 
nhớ nổi. Chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Vậy ú của anh tức là, kết quả quan trắc của hai 
nhóm kia còn tệ hơn cả chúng tôi nữa ư? ” 


Mã Bảo gật đầu: "Chắc là thế đấy." 


Nhạc Dương nghe xong phải nghĩ ngợi một lúc mới đại khái đoán ra được ý của Mã Bảo, lầm 
bẩm cằn nhằn: "Mới chỉ đến lưng chừng núi mà đã khó đi như vậy rồi, không biết sau khi mây 
mù tan đi, đỉnh núi kia sẽ trông như thế nào nhỉ? " 


Mã Bảo thì nghe hiểu được những gì Nhạc Dương nói, vội xua tay lia lịa: "Không thể nào đâu, 
sương mù trên đỉnh núi một năm bốn mùa lúc nào cũng có, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lơn chưa 
thấy sương tan lần nào cả. Hồi trước nghe các bậc già lão nói, vì dẫu sao nữ thần cũng rất thích 
đẹp, nàng không muốn bị con người nhìn thấy bộ dạng dữ dằn hung ác của mình, thế nên đã 
che gương mặt mình đi. Đỉnh núi nàu mấy vạn mấy ngàn năm nay đều như vậy cả, chẳng bao 
giờ sương mù kia tan đi đâu.” 


Sắc mặt đội trưởng Hồ Dương lộ vẻ lo lắng, anh vân vê bộ râu xồm xoàm của mình nói: "Lần 
này thì hỏng bét rồi, nếu sương mù trên đỉnh núi quanh năm không tan, thì buộc phải tiến hành 
leo lên đỉnh trong khu vực mù rồi, tình huống này gọi là leo núi theo kiểu tự sát. Hơn nữa, dù 
sương mù có tan đi, với kiểu địa hình này, khó hơn leo lên đỉnh Chomolungma rất nhiều, chỉ sợ 
còn khó hơn cả leo núi Nam Ca Ba Ngõa ấy, nơi đây tuyệt đối có thể xếp vào độ khó leo treo 
cấp 5.12 trong hệ thống YDS 2 đó. 


Trong thoáng chốc, cả ba người cùng chìm vào im lặng. Họ đều biết rõ, cấp 5.12 là cấp độ leo 
trèo khó nhất rồi, mà đội trưởng Hồ Dương thì tuyệt đối không ba hoa nói khoác. Lúc nàu Mã 
Bảo lại lên tiếng: "Cho dù mọi người có thể leo lên đến sườn núi, thì đoạn đường phía sau cũng 
không thể vượt qua được đâu. Chúng tôi hồi trước từng gặp rất nhiều người có thể leo vào màn 
sương mù, nhưng rồi không một ai trở về hết cả." Thấy sắc mặt bọn Trác Mộc Cường Ba càng 
khó coi hơn, Mã Bảo lại nói tiếp: "Trừ phi có Cương Nhật Phổ Bạc dẫn đường cho các vị." 


"Cương Nhật Phổ Bạc? " Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương cùng thoáng ngẩn người 
ra, trong kú ức của hai người đều có chút ấn tượng đối với cái tên nàu. Ý nghĩa của nó là kẻ tôi 
tớ của núi tuyết. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn lờ mờ nhớ được, chẳng những gã từng nghe thấu 
cái tên nàu, mà còn tiếp xúc cả với con người ấy nữa. Nhưng nghĩ cho kỹ càng hơn, lại cảm thấu 
không phải thế, tựa hồ như thiếu mất mối liên hệ then chốt nào đó. 


"Đúng, " Mã Bảo gật đầu, "nghe nói, anh ta là người duy nhất biết đường lên núi." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Sao anh ta lại biết đường lên núi? " 


Trang 951/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mã Bảo lại lắc đầu: "Không biết. Có điều rất nhiều năm trước, một đội khảo sát khoa học của 
nhà nước có đến đâu một lần. Khi đó là vợ Cương Nhật Phổ Bạc dẫn đường cho bọn họ, lần ấu 
bị thất bại, nghe đâu cả đoàn không có người nào trở về được. Về sau lại có một số nhóm khác 
đến muốn tìm Cương Nhật Phổ Bạc dẫn đường, nhưng anh ta không bao giờ đáp ứng nữa.” 


“Tôi nhớ ra rồi, " đội trưởng Hồ Dương nắm tay đấm vào bàn tau bên kia của mình thốt lên, "hồi 
tôi còn ở đội khảo sát sông băng Tây Tạng đã nghe nói đến người này rồi. Dạo đó nhà nước 
muốn ởi đo đạc thăm dò một ngọn núi tuyết, chỉ vì Cương Nhật Phổ Bạc không chịu dẫn đường, 
vì vậu mãi vẫn không thể xuất hành. Hồi ấu thường hay thấu nhắc đến cái tên này lắm, ái chà 
chà, tôi đã bảo sao cái tên nàu nghe quen thế mài Nghe bảo sông băng ở đây rất đặc thù, có thể 
sánh được với sông băng ở núi Nạp Mộc Ma Ni 3 đó. Nói đên đây, đội trưởng Hồ Dương mê 
mẩn dõi mắt ngắm nhìn dòng sông băng trắng toát khổng lồ vươn xuống từ giữa đám mù sương 
mờ mịt. Đó tựa như một thiếu nữ để lộ ra nửa cánh tay trắng muốt như tuyết đang vẫy gọi, toát 
ra thứ ma lực lạ lùng. 


"Phải rồi, Mã Bảo, khi ấu mọi người làm sao biết Cương Nhật Phổ Bạc có thể tìm được đường 
lên núi? Ong ta cũng là người Đạt Mã à? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Mã Bảo lắc đầu: "Không phải. Hồi xưa tôi nghe các bậc già lão trong làng nói, trước khi tổ tiên 
chúng tôi đến đây, tổ tiên Cương Nhật Phổ Bạc đã định cư ở quanh nơi này rồi. Vì vậy tôi nghĩ, 
đấy chính là nguyên nhân bọn họ biết nhiều hơn chúng tôi." 

Ông ta lấu ngón tay chỉ hướng, đoạn nói: "Bọn họ trước nay vẫn cư trú ở phía Nam, còn phải đi 
lên thêm nữa. Môi trường ở đó không tốt như chỗ chúng tôi, rất ít người sống. Trước đây nơi đó 
cũng chỉ có một hai hộ gia đình, hiện nay thì chỉ còn lại một mình Cương Nhật Phổ Bạc thôi. " 
Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Nhạc Dương; cả hai đều nghĩ đến những người dân sống 
trong thôn Công Bố, người tên Cương Nhật Phổ Bạc kia, liệu đám bọn họ có sứ mạng giống 
nhau hay không nhỉ? 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Dẫn chúng tôi đi gặp người đó." 


Mã Bảo nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: "Vô dụng thôi, trước đây không phải là không có người đến 
tìm anh ta, nhưng từ khi người vợ bị mất tích, anh ta từ chối dẫn bất cứ người nào lên núi." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Anh cứ giúp chúng tôi tìm được anh ta đã, còn chuyện anh ta có sẵn 
lòng đưa chúng tôi lên núi hay không, chúng tôi phải nói chuyện với anh ta thì mới biết được, 
phải vậy không? ” 


Mã Bảo nhíu mày nói: "Được thôi, có điều tôi phải nhắc nhở mọi người, lại gần căn nhà của anh 
ta là một chuyện hết sức nguy hiểm. Cương Nhật Phổ Bạc nuôi một con chó rất lớn, rất dữ, hơn 
nữa ngoại trừ chủ nhân của nó ra, con chó đấy không nhận bất cứ người nào khác cả. Có lẽ nó 
không cắn tôi, nhưng mà các vị thì..." 


"Chó lớn hải " Trác Mộc Cường Ba liền sực nhớ ra, kêu toáng lên, "Cương Lạp! Cương Lạp Mai 
Đóa! Tôi nhớ ra rồi! " 


"Hả? " Mã Bảo lộ vẻ kinh ngạc nói, "Sao anh biết tên nó vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba cười lớn nói: "Tôi đã bảo sao cái tên đó nghe quen quen vậy mà, Cương 


Trang 952/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạp Mai Đóa, Cương Nhật Phổ Bạc, sao tôi lại không quen anh ta được cơ chứ, tôi đã ở nhà ấu 
cả nửa năm cơ mài ” Gã kéo tay Mã Bảo nói, "Anh không cần lo cho sự an toàn của chúng tôi 
đâu." 


Nhiều năm trước gã và giáo sư Phương Tân từng đến huyện Đạt Mã tìm chó ngao, bất ngờ phát 
hiện ra ở nhà Cương Nhật Phổ Bạc có giống ngao cực kỳ quý hiếm Hải lam thú, chính là con 
Cương Lạp Mai Đóa đó; trong tiếng Tạng, Cương Lạp Mai Đóa nghĩa là hoa sen tuyết. Để 
thuyết phục Cương Nhật Phổ Bạc đồng ú cho gã dẫn Cương Lạp Mai Đóa ra ngoài, giới thiệu 
thần ngao Hải lam thú với toàn thế giới, gã đã ở lỳ nhà Cương Nhật nửa năm ròng, có điều từ 
đầu chí cuối gã vẫn gọi Cương Nhật là a quả (nghĩa là đại ca), giờ đột nhiên nghe tên đầy đủ của 
anh ta, đâm ra không kịp phản ứng nhớ ra. 


Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương đều quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, chỉ thấy gã kích 
động nói với hai người họ: "Hải lam thú! Cương Nhật có một con Hải lam thú cực kỳ quý hiếm, 
tên nó là Cương Lạp Mai Đóa, đóa sen tuyết diễm lệ đẹp mê hồn người. Nó còn ở đó không? " 
Câu hỏi cuối cùng gã là dành cho Mã Bảo. 

Mã Bảo nhún vai đáp: "Vẫn còn." Ông dường như phải hạ quyết tâm lớn lắm, mới nói: "Đi theo 


^+ TT 


tôi. 
Nhạc Dương hiếu kỳ hỏi: "Hải lam thú là gì thế? " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: "Một giống chó ngao Tâu Tạng. Thu hoạch duy nhất trong 
chuuến đi tới huyện Đạt Mã tám năm trước của tôi và giáo sư Phương Tân chính là tìm được con 
Hải lam thú này. Tôi ở nhà a quả suốt nửa năm, nhưng anh ấy không thể nào không có Cương 
Lạp, một ngày thôi cũng không được. Hiện nay những người biết đến chó ngao Tây Tạng, đa 
phần đều biết Thiết pháo kim, Tuyết ngao, Hồng ngao, Hắc ngao, những giống như Tượng kim 
sư, Lang thanh, Báo ban giờ cũng hiếm người gặp rồi, còn nếu là Hoàng kim nhãn, Hải lam thú 
thì chắc đến cả nghe tên cũng chỉ có mấy người thôi." Trác Mộc Cường Ba không kìm được mà 
nhớ lại sắc lam tuyệt đẹp ấy, sắc lam nhàn nhạt lấp lóa ánh bạc, đó là sắc màu mà bất cứ họa 
gia nào cũng không thể pha nổi. Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng không biết phải miêu tả 
thế nào, chỉ có thể tán tụng sự ban ân của đại tự nhiên mà thôi. 


"Mười năm hiếm gặp Hoàng kim nhãn, trăm năm không có Hải lam thú." Trác Mộc Cường Ba 
không khỏi nhớ lại những thần ngao, bảo ngao lưu truyền trong lời kể của những cụ già du mục 
ở các vùng hoang vu nơi dấu chân con người hiếm khi đặt tới. Hoàng kim nhãn và Hải lam thú 
đều là biến chủng của chó ngao Tây Tạng phổ thông. Hoàng kim nhã chính là tên gọi đôi mắt 
giả của giống Thiết pháo kim; bên trên hai mắt một con ngao giống Thiết pháo kim còn có hai 
đốm vàng, thoạt nhìn trông rất giống có thêm một đôi mắt nữa, tục gọi là Thiết pháo kim bốn 
mắt. Đôi mắt giả của Thiết pháo kim bình thường màu vàng nhạt hoặc màu hạt dẻ, còn cả màu 
nâu đỏ nữa, nhưng có một giống biến chủng, cặp mắt giả ấy biến thành màu vàng kim, tương 
truyền con ngao loại này sau khi trưởng thành thì to hơn chó ngao thường một bậc, khỏe vô 
cùng, vuốt như vuốt hổ, tiếng gầm như tiếng sư tử. Đặc biệt là cặp mắt vàng kim hết sức nổi bật 
kia như tượng trưng cho thân phận tôn quú, lũ chó ngao tầm thường trông thấy đều tự thu vuốt 
cụp móng cúi đầu lấn đi, ánh mắt lộ rõ vẻ nhún nhường. 


Hải lam thú thì là biến chủng của Tuyết ngao. Tuyết ngao thông thường toàn thân trắng tuyền, 
con nào lông tốt còn ánh lên sắc bàng bạc, gọi là "nhuộm bạc ánh tuyết". Hải lam thú bình 


Trang 953/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thường không khác gì Tuyết ngao cả, điểm kỳ dị là khi nó chạy nhảy dưới trời xanh mây trắng, 
qua một khoảng thời gian, màu lông của nó sẽ dần biến thành sắc lam nhàn nhạt, không phải 
màu lam sâu thẳm của biển khơi, mà là sắc lam nhạt kỳ dị của những hồ nước trên cao nguyên 
Thanh Tạng dưới bầu trời xanh, lại cũng giống như màu lam nhạt ánh lên khi băng tuyết tích tụ 
quá sâu, quá dày, đồng thời còn óng ánh sắc bạc, rất nhạt, nhưng đẹp tuyệt trần, bởi thế nên có 
tên là Hải lam thú. Lời bàn về Hải lam thú trong truyền thuyết là, giống ngao này thông linh, có 
thể đọc hiểu ý người, thân thể nhẹ như lông nhạn, chạy nhanh như gió không để lại dấu chân 
trên tuyết, không sợ giá lạnh băng tuyết, có thểm tìm được đường ra chính xác trên núi tuyết mù 
sương, có thể phá băng xuống nước tìm thức ăn, thường làm tọa kụ Độ Mẫu và Bồ Tát. Thể 
hình của Hải lam thú nhỏ hơn một chút so với đồng loại, thông thường những con xảy ra biết dị 
đều là ngao cái, địa vị của chúng trong lòng dân du mục gần như có thể so với Tử kỳ lân được, 
điểm khác biệt duy nhất chính là Tử kỳ lân chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, còn Hải lam thú thì 
ngẫu nhiên cũng có xuất hiện trong hiện thực. 


Trác Mộc Cường Ba còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy Cương Lạp Mai Đóa gã đã từng kích động 
run rấy nói với giáo sư Phương Tân: "Hải lam thú! Đó là Hải lam thú! Thầy giáo, thầy thấy chưa, 
đó chính là Hải lam thú, chúng không chỉ xuất hiện trong truyện thần thoại thôi đâu. Có Hải lam 
thú, thì cũng sẽ có Tử kỳ lân! " 


Trác Mộc Cường Ba vừa lôi mình từ hồi ức trở lại hiện thực, vội vàng liên lạc với giáo sư Phương 
Tân; trông gã lúc nàu như một đứa trẻ đang ra câu hỏi đánh đố người lớn vậy: 


“Thầy giáo, thầu đoán xem chúng tôi sắp đi kiếm ai nào? " 


"Kiếm ai? " giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn ra, rồi lập tức đáp ngay: "Cương Lạp Mai Đóal Tôi 
đã bảo chỗ này sao quen thế rồi mà lại, các cậu sắp đi tìm Hải lam thú đúng không? 


Lữ Cánh Nam trong bộ đàm lên tiếng hỏi: "Chuyện gì thế? Các anh đã thăm dò xong rồi à? " 


Đội trưởng Hồ Dương đáp: "Phải, con đường này không thể đi được. Giờ chúng tôi sẽ đi tìm một 
người biết đường lên núi, hụ vọng anh ta có thể giúp được gì đó cho chúng ta." 


"Được rồi, chú ú an toàn, nhớ báo cáo lại cho tôi." 

Trên đường, Mã Bảo nhắc đến Cương Nhật Phổ Bạc. "Tuy tính khí có hơi cổ quái một chút, 
nhưng anh ta là người tốt. Anh ta đã nhiều lần giúp chúng tôi tìm lại lũ bò dê đi lạc, hơn nữa còn 
cho chúng tôi biết khu vực nào là nguy hiểm, chớ dắt dê vào đó chăn thả. Cũng có khi người 
trong làng trông thấu, lúc nào không có người ngoài vào núi, anh ta sẽ lẳng lặng một mình đi 
sâu vào trong núi. ˆ 


Lần này thì Nhạc Dương nghe lờ mờ hiểu được một nửa, liền hỏi: "Ÿ của anh là, anh ta sống 
một mình trên núi? ” 


Mã Bảo gật đầu. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: "Một mình thì sống làm sao được? " 


Mã Bảo nói: "Sao một mình lại không sống được? Anh ta nuôi một đàn dê lớn, có một căn nhà 
hầm to, đại khái một năm ra khỏi núi hai lần, dùng dê đổi lấy các nhu yếu phẩm cần dùng. Mỗi 
năm khi các đồng chí bộ đội đóng ở đây đến thăm chúng tôi, cũng chuẩn bị cho anh ta một 
phần các đồ dùng cần thiết. Người làng chúng tôi cũng đều sống như vậy cả." 


Trang 954/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương len lén đưa mắt nhìn ngọn núi tuyết khổng lồ, thầm nhủ, sống một mình ở cái vùng 
lạnh khủng khiếp này làm sao mà chịu nổi? Đến cả người nói chuyện cũng không có nữa, thế thì 
cô đơn lạnh lẽo đến như thế nào chứ. 


Vừa đi Mã Bảo vừa kể một số lời đồn về Cương Nhật Phổ Bạc nữa, được chừng nửa tiếng đồng 
hồ thì cỏ xanh dưới chân thưa dần, những viên đá cuội lớn bắt đầu nhiều lên, khí lạnh táp vào 
mặt người. Những viên đá cuội trơn nhẫn hết sức ẩm ướt, không dễ đi chút nào. Đội trưởng Hồ 
Dương lại ngước nhìn núi tuyết, chỉ tay vào đá, nói: "Nhìn thấy chưa, những tảng đá này chứng 
tỏ rằng, từ rất lâu rất lâu trước đây, sông băng vốn phủ kín cả khu vực mà chúng ta đang đứng 
đây, hiện giờ thì đã rút lên phía trên kia rồi." Nói tới đây anh ta lại bồi hồi cảm khái, "Tôi còn 
nhớ năm đó, kết quả khảo sát sông băng của chúng tôi là, không bao lâu nữa, trên dãu Himalaya 
này sẽ không còn sông băng nào nữa. ” 


Cùng với tiếng thở dài của đội trưởng Hồ Dương, không khí càng lúc càng lạnh hơn. "Cường Ba 
thiếu gia, nhìn kìal " Nhạc Dương chỉ tay vào một mỏm núi xa xa. Mỏm núi đen thui giống như 
một bức tường dựng trên lưng chừng núi, bên dưới có mấy hang động thiên nhiên; chỗ tau Nhạc 
Dương chỉ vào chính là những hang động thiên nhiên ấu. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "m, trông thấu rồi. Tôi nhớ lần trước đến đây, thầy giáo có nói, đấu 
chắc là nơi cổ nhân thời Đồ đã cũ từng cư trú, nhưng kiểu hang động lộ thiên thế này dễ bị phá 
hoại lắm, nên bên trong chắc chẳng còn gì nữa cả. Huyện Đạt Mã có rất nhiều di chỉ Đồ đá cũ, 
đâu cũng là một khi quần cư của cổ nhân." 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: "Không chỉ ở đây có, mà bên bờ sông Kim Sa kéo dài từ cực 
Tây đến cực Đông khu A Lý, nguyên một vòng cung tạo bởi mạch núi Himalaua đều có những 
hang động nham thạch thế này. Theo những suụ đoán ban đầu, vào thời kỳ văn minh nhân loại 
mới manh nha khởi phát, dãu Himalava đã trải qua một thời kỳ con người sống trong hang động 
rất dài." 


"öI Nhạc Dương hơi có chút thất vọng nói, "tôi còn tưởng đấy là do người Qua Ba bỏ lại chứ." 


Trác Mộc Cường Ba thầm chấn động trong lòng, xem ra không chỉ mình gã có suy nghĩ như 
thế. Nhưng ý kiến của Nhạc Dương lại khiến gã nghĩ đến một ý, người Qua Ba và cổ nhân thời 
kù Đồ đá cũ trên cao nguyên Thanh Tạng liệu có phải là cũng một mạch truyền thừa, lưu truyền 
nền văn minh nguyên thủy từ một vạn năm trước đến tận thời hiện đại ngày nay? Trong đầu gã, 
chọt hiện ra cảnh tượng những người nguyên thủy mình quấn da thú, tau cầm gậy gỗ, đang vác 
vật săn trở về, sau lưng là một đàn... vân vân, sao lại xuất hiện hình ảnh như vậu được nhỉ? Ánh 
mắt Trác Mộc Cường Ba trở lại với những hang động nham thạch thiên nhiên đen thui kia, hình 
ảnh vừa này giống như đoạn phim chiếu lại, gã nhìn thấu rất rõ ràng, sau lưng những người sống 
trong hang động ấy là... một đàn sóil 


Mã Bảo biết rất ít về người nguyên thủy, vẫn dẫn đường ởi trước, miệng nói: "Vượt qua cửa 
thung lũng trước mặt, đi thêm nửa tiếng nữa là có thể trông thấy nhà của Cương Nhật Phổ Bạc 
FỐI.- 


Gió ở cửa thung lũng rất lớn, thổi rát cả mặt, núi hai bên như hai người khổng lô sừng sững đan 
chéo chân vào nhau, và lúc này bọn họ phải đi xuyên qua hai khúc chân gác chồng lên nhau ấu. 
Đột nhiên, gió dường như mạnh hơn, trong tiếng gió rít vù vù phảng phất toát ra khí lạnh rùng 
mình, cảm giác nhìn không thấy, sờ không được đó khiến cả bốn người cùng dừng bước. Cỏ khô 


Trang 955/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


run rấu trong cơn gió cuồng loạn, tựa như cũng muốn lấn trốn lực lượng thần bí vô hình kia. 


Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, dựa vào trực giác nói: "Có thứ gì đó đang tiến về phía chúng 
ta, tốc độ rất nhanh! " Gã vừa nói dứt lời đã nghe Nhạc Dương kêu toáng lên, "Cường Ba thiếu 
gial Cần thận! " 


Trác Mộc Cường Ba mở to mắt nhìn thấy trong gió lóe lên một tia chớp màu xanh. 


Chú Thích 


Tran 


1.Chuyển kinh chuuển sơn: Một trong những nghi thức kiền thành nhất của Tạng truyền Phật giáo, Ấn Độ giáo và 
Bản giáo. Tín đồ vừa bái lạu vừa đi vòng quanh ngọn núi thân Cương Nhân Ba Tẻ (Giang Riponche). Tạng truyền 
Phật giáo và Ấn Độ giáo chuyển sơn theo chiều kim đồng hồ; còn Bản giáo thì đi theo chiều ngược lại. 


2. YDS (Yosemite Decimal Sustem): hệ thống dùng để mô tả các cấp độ khó của hoạt động leo trèo. Cấp độ 5.12 
là cấp độ khó nhất và chưa ai thực sự leo lên được. 


3. Gurla Mandhata: đỉnh núi cao nhất dấu Nalakankar Himal, một nhánh của dãy Himalava. 


Trang 956/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Cương Caạp Vai Đöa 


Thông người nào nhìn thấy nó từ đâu đến, đến như thế nào, phảng phất như đột nhiên xuất 
hiện từ trong hư không, tất cả đều chỉ trông thấy đó là một luồng sáng xanh chỉ có ở những tia 
chớp bổ thẳng vẻ phía Trác Mộc Cường Ba. Cái miệng há ra của Nhạc Dương vừa mới ngậm lại, 
đội trưởng Hồ Dương một chân đặt trước một chân đặt sau đang chuẩn bị vào tư thế phòng ngự, 
Mã Bảo thì không kịp có bất cứ phản ứng nào; trước luồng sáng xanh lam kỳ dị ấu, tất cả đều trở 
nên chậm chạp đến độ trì độn. Khi mọi người từ trong trạng thái chậm chạp trì độn ấy hồi phục 
lại bình thường, thì luồng sáng xanh nhàn nhạt ấu đã bổ lên người Trác Mộc Cường Ba rồi. 


Đúng vào khoảnh khắc luồng sáng xanh đó chạm vào người gã, đột nhiên xảy ra biến đổi, nó 
bỗng trở nên mềm mại nhẹ nhàng, đồng thời cũng không hất Trác Mộc Cường Ba ngã ngửa ra 
đất, mà vừa với chạm vào người gã, đã lập tức xoay ngược lại. Khi luồng sáng xanh lam ấy xoay 
chuyển, Nhạc Dương mới nhìn rõ, đó là một con thú khổng lồ, cũng cùng lúc đó cảm giác sợ bất 
an và sợ hãi trong lòng anh dâng trào lên vượt quá nỗi hoảng sợ trước bất cứ hiểm nguy nào mà 
anh từng trải qua. Bởi vì anh chợt phát hiện ra, nếu người đứng đó là mình, bất kể là bản thân 
phản ứng thế nào, cũng không thể tránh khỏi cú vồ vừa rồi của con thú màu lam ấu. 


Con thú lớn chạy ra xa mười mấu mét với tốc độ kinh người, rồi lập tức chạy ngược trở lại, lao 
bổ vào Trác Mộc Cường Ba lần nữa, vừa mới chạm phải người gã, nó lại lập tức xoay mình, cứ 
như vậy đến ba bốn lần, cuối cùng mới chịu dừng chân lại, đặt hai chân trước gác lên vai Trác 
Mộc Cường Ba, lè cái lưỡi dài của mình ra, cổ họng phát ra những tiếng thở hổn hến nặng nề. 


Bọn Nhạc Dương giờ mới nhìn rõ, đó là một con Tuyết ngao rất lớn, lúc đứng lên gần như cao 
ngang bằng Trác Mộc Cường Ba, bộ lông dài thuần một màu trắng lấp lánh ánh bạc, nhưng vừa 
nấy tại sao họ lại nhìn thấu nó màu lam? Lẽ nào là ảo giác? Nhạc Dương ngẫm ởi nghĩ lại, đó cơ 
hồ không phải là màu lam, mà là một thứ màu sắc anh chưa từng thấy bao giờ mới đúng. 


Chỉ thấu Trác Mộc Cường Ba vòng tau ôm chặt con Tuyết ngao, vuốt ve mới lông cổ bờm xờm 
xõa tung ra của nó, lớn tiếng cười nói: "Cương Lạp, Cương Lạp, bé ngoan, bé ngoan! Còn nhớ 
tao hải " Con Tuyết ngao không ngừng dùng mũi phát ra những tiếng rít ngắn mà chói tai, 
dường như đang đáp lại Trác Mộc Cường Ba. 


Nhìn thấy cảnh tượng này, cả Nhạc Dương lẫn đội trưởng Hồ Dương đều ngớ người ra, hệt như 
lúc Trương Lập lần đầu tiên trông thấy Trác Mộc Cường Ba nói chuyện với lũ sói vậu. Cả người 
Trác Mộc Cường Ba lúc này tỏa ra một sự thân thiết lạ kỳ, đó là sự thân thiết của bạn bè thân 
hữu. Ánh mắt ấu, nụ cười ấu, tưởng chừng như họ là anh em ruột thịt đã bị chia la mấy chục 
năm ròng, lại như một đôi vợ chồng già đã dắt tay nhau cùng đi hết cả đời người, hoặc có thể 
nói là một cặp sinh tử chi giao cùng sống sót trên chiến trường cũng không ngoa. Khi Trác Mộc 
Cường Ba và con Tuyết ngao ấu ôm chặt lấy nhau, sự thân thiết tỏa ra thậm chí còn khiến cả 
gió cũng trở nên ấm áp hẳn lên, đúng thật là dù có hình dung thế nào cũng không quá đáng. 
Đội trưởng Hồ Dương không chỉ kinh ngạc trước sự thay đổi đó của Trác Mộc Cường Ba mà con 
Tuyết ngao kia cũng khiến anh lấy làm chấn động. Anh từng gặp qua không ít chó ngao, trong 
hình dung của anh, lũ to đầu ấu lúc nào cũng mặt mày u ám, đôi mất lúc nào cũng lừ lừ nhìn 
người ta, trông hết sức dũng mãnh nếu không thì cũng là một bộ mặt cao ngạo mà hoang dã, 


Trang 957/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chứ anh chưa bao giờ thấy chó ngao cũng có lúc dịu dàng tình cảm đến thế. Lúc nàu con Tuyết 
ngao đang gác chân lên vai Trác Mộc Cường Ba kia không chỉ phát ra tiếng ư ử trong mũi, mà 
cái đầu to tướng của nó còn không ngừng cọ ởi cọ lại trên vai gã, giống như một thiếu nữ đầy 
một dạ những hờn tủi đang kể lể nỗi nhớ nhung và tủi thân của mình với tình lang mà nagnf xa 
cách bao năm, chờ đợi bao năm vậy. 


Một người một chó cứ thế ôm chặt nhau rù rì thủ thỉ trong gió lạnh một hồi lâu, ba người bên 
cạnh thì đờ ra nhìn. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới buông Cương 
Lạp ra, vuốt ve trán nó. Cương Lạp vươn cổ, khoan khoái nhắm mắt lại. Trác Mộc Cường Ba 
nói: "Để tao giới thiệu với màu mấy người bạn nhé, Cương Lạp. Họ đều là bạn của tao cả." Kế 
đó, trước cặp mắt kỳ quái khó hiểu của bọn Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba hết sức trịnh 
trọng giới thiệu từng người bọn họ cho Cương Lạp biết. 


Đến lúc này, đội trưởng Hồ Dương cuối cùng cũng gặp lại điệu bộ của một con chó ngao Tâu 
Tạng mà anh xưa nay vẫn thường thấy. Khi nghe thấy tên bọn họ, Cương Lạp chỉ khẽ mở mắt 
liếc một cái hững hờ, bộ dạng ấu, giống như một vị tổng giám đốc đang hưởng thụ dịch vụ 
massgage, bên cạnh có người giới thiệu những nhân viên mới xem có thể thu dụng hay không 
vậu, nó chỉ khép hờ mắt, rồi khe khẽ gật đầu. Nhạc Dương bất mãn nói: "Ái chà chà, nhìn điệu 
bộ nó kìa, ục à ục ¡ch! ” Cương Lạp đột nhiên trừng mắt, hướng về phía Nhạc Dương nhe nanh 
ra. Nhạc Dương thấy thế giật thót mình. Mã Bảo đứng cạnh anh thì càng tỏ ra kinh hoàng hơn, 
không kìm hãm nổi mà lùi lại hai bước, nếu không phải có đội trưởng Hồ Dương đưa tay ra đỡ, 
suứt chút nữa ông ta đã ngã bổ kẻnh ra đó rồi. 


Đội trưởng Hồ Dương cười cười nói: "Những con chó ngao Tây Tạng tôi từng gặp qua hầu hết 
đều như vậy cả. Tạng ngao trưởng thành thân thể rất to lớn, dũng mãnh khỏe mạnh, hơn nữa 
thông thường chúng đều giữ thái độ thù địch và cảnh giác đối với người lạ. Trong mắt của chúng, 
người bình thường căn bản không phải đối thủ, vì vậu chúng có tư cách để kiêu ngạo. Ngoại trừ 
chủ nhân của chúng ra, muốn được bọn chúng tôn trọng, trừ phi cậu cũng phải tôn trọng lại 
chúng, nếu cậu dùng ánh mắt nhìn vật nuôi để nhìn bọn chúng, Tạng ngạo cũng sẽ nhìn cậu với 
ánh mắt như nhìn một con vật nuôi thôi. Trông điệu bộ và thái độ của nó lúc này, chứng tỏ rằng 
nó đã chấp nhận cậu rồi, đương nhiên, đây là do nể mặt Cường Ba thiếu gia thôi." 

"Cương Lạp, cương lạp? ” Nhạc Dương không tin, thử gọi hai ba tiếng. Cương Lạp ngoảnh mặt 
đi chỗ khác, đến nhìn cũng không thèm nhìn Nhạc Dương lấy một lần. 


Trác Mộc Cường Ba thấy sắc mặt Mã Bảo tái mét, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? " 
Trên gương mặt Mã Bảo hiện ra vẻ khó xử: "Đến đâu thì anh tự tìm đường được không? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn nói: "Tất nhiên, chỗ này đã gần căn nhà 
nhỏ của Cương Nhật lắm rồi. Nếu anh có chuyện gì phải làm thì không cần đưa chúng tôi đi 
nữa, chúng tôi có thể tự tìm đường vẻ." Nhìn sắc mặt của Mã Bảo, Trác Mộc Cường Ba liền an 
ủi mấu câu. 


Mã Bảo cẩn trọng liếc nhìn Cương Lạp một cái, do dự giây lát, rồi cuối cùng cũng nói: "Vậu, vậu 
tôi đưa mọi người đến đâu thôi, các vị nhớ cần thận đấu." 


Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương bắt tay tạm biệt Mã Bảo, tỏ ý cảm ơn. 


Trang 958/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau khi Mã Bảo đi, Cương Lạp đột nhiên mở bừng mắt, chui ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường 
Ba, chạy vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại, kế đó lại chạy thêm hai bước nữa, rồi lại ngoảnh đầu, 
tiếp đó thì liền tung bốn chân lên, chạy vút đi như một cơn gió. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn bóng lưng Cương Lạp dần biến thành một áng mây xanh lam trong 
gió núi, mỉm cười nói: "Đi thôi, nó đã không chờ đợi được mà đem tin chúng ta đến đây nói với 
Cương Nhật Phổ Bạc rồi." 


Nhạc Dương nhìn theo bóng Mã Bảo, lấy làm kỳ quái hỏi: "Anh ta sao vậy nhỉ? " 
Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Không biết nữa." 


Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương còn tưởng căn nhà của Cương Nhật Phổ Bạc ở ngay phía 
trước, ai ngờ núi lớn đường xa, họ phải đi thêm mười mấy dặm 1đường nữa mới đi hết được khe 
núi. Đến đây khung cảnh phía trước bỗng dưng trải rộng, mây xanh ngút chân trời, đồng cỏ ngải 
xanh rợp trông như thảm cỏ trên sân vận động, căn nhà đá xây từ đá cuội và đất Ca Đạt nằm ở 
bên kia đồng cỏ xanh, sau nhà có mấy chục gốc cây bị đốn vây thành một vòng lớn. Có điều 
Nhạc Dương phát hiện ra trong hàng rào ấu không có gì hết, cả bãi cỏ cũng không thấy bò dê 
đâu. 


Đến trước nhà, chỉ thấy trên cánh cửa gỗ có vẽ mặt trăng mặt trời và ký hiệu Ung trọng, bậu 
cửa rất thấp. Bên trong vang vọng ra tiếng chó sủa, không phải tiếng "oắc oắc” mà là tiếng "um 
um um...", rồi sau đó trong nhà có người nói: "Cường Ba, cậu lại đến rồi! " Giọng nói mạnh mẽ 
trầm hùng, khí trung đầy đủ. 


Mấy người bọn Nhạc Dương giật mình ngạc nhiên, không ngờ người trong nhà lại biết đấy là 
Trác Mộc Cường Ba, lẽ nào con Tuyết ngao tên là Cương Lạp kia đã có thể trò chuyện với con 
người rồi, bằng không người ở trong nhà làm sao biết được người đến là Trác Mộc Cường Ba cơ 
chứ? Trác Mộc Cường Ba cũng hỏi: "A quả, làm sao anh biết là tôi thế? " 


Một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa, gương mặt người nàu trắng mà ẩn sắc hồng, vài lọn 
tóc rối bù chĩa ra bên dưới chiếc mũ lông cáo, những nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng hai mắt 
có thần, mái tóc đen mướt, nhìn không ra là bao nhiêu tuổi. Người nàu bên ngoài khoác một 
chiếc áo vải Phổ Lỗ màu xanh phỉ thúy viền da báo bó sát người, ống tay trái buộc ở hông, ống 
phải vắt trên vai, rồi dùng dây tết bó chặt chiếc áo cộc bằng da dê non bên trong lại, trên thắt 
lưng giắt một thanh đao dài. Đây chính là Cương Nhật Phổ Bạc, bộ trang phục ấy và thanh đao 
dài cổ phác khiến người đàn ông mặt đỏ cao hơn mét sáu này trông càng giống người võ lâm 
hơn. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Có thể khiến Cương Lạp vưi vẻ thế, ngoài cậu ra thì còn ai vào đâu 
được nữa." Chỉ thấu Cương Lạp thò đầu ra bên cạnh ống quần Cương Nhật Phổ Bạc, cặp mắt 
lớn mở to nhìn cả đám người như dò xét, một thoáng sau nó lại rút đầu vẻ, rồi chen ra ở phía 
bên kia, trông chẳng khác nào một cô bé thông minh lanh lợi mà lại hau xấu hổ cả. 


Mặc dù lần trước không mượn được Cương Lạp, nhưng ở chung với nhau nửa năm, Trác Mộc 
Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đã thành đôi bạn thân thiết, cả căn nhà bằng đá này cũng có 
một nửa là do gã dựng nên. 


Cương Nhật Phổ Bạc đứng tránh ra nhường đường, nói: "Nào, mau vào nhà ngồi đi. " 


Trang 959/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Căn nhà bằng đá này rất kỳ quái, không có cửa sổ, trong nhà tối om, giữa ban ngày ban mặt 
cũng phải đốt đèn dầu bơ; cửa rất thấp, đến cả Nhạc Dương cũng buộc phải khom người mới 
chưi vào được, Trác Mộc Cường Ba gần như là phải ngồi xổm mới vào trong được. Trong nhà lại 
đột nhiên rộng mở thênh thang, chính giữa là một cái lò sưởi, bên trên đặt chậu nước nóng, 
trong chậu đặt một cái vò, cũng không rõ bên trong đựng gì nữa. 


Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, đồ đạc nông cụ vứt lung tung thành từng đống bừa 
bộn trong nhà, trên đầu treo những tảng thịt sấu đẫm mỡ, bốn bức vách đều đen bóng cả lên, 
màu đen do bị khói dầu hun. Ngoài ra chủ nhân còn dùng dây thừng xâu rất nhiều miếng trông 
như miếng trà bánh treo lên tường, một chiếc ván dài vừa làm giường lại vừa làm ghế ngồi, chăn 
nệm bừa bãi rách rưới như bị chó cắn xé, bên cạnh giường có một tấm thảm hình tròn khá sạch 
sẽ gọn gàng, nhưng đó là chỗ ngủ của Cương Lạp. Cương Lạp vừa vào phòng liền nằm bò lên 
trên đó, chỉ mở cặp mắt to tròn ra nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba mà không chớp lấu 
một cái. 


Nhìn đống quần áo chất đầy một nhà, Nhạc Dương không biết phải ngồi xuống chỗ nào nữa, 
quay sang nhìn Cường Ba thiếu gia, chỉ thấy gã dồn quần áo sang bên cạnh thành một đống rồi 
tùu tiện ngồi luôn lên giường. Thấy thế, anh cũng nhặt quần áo lên, chọn một cái ghế đấu ngồi 
xuống. Cương Nhật vơ một đống đồ linh tinh ném hết cả lên giường, rút ghế đầu ra, rồi mở nắp 
cái vò đang đặt trong chậu nước, mùi rượu thơm lừng lập tức xộc vào mũi, thì ra anh đang hâm 
rượu. 


Đội trưởng Hồ Dương nói với Nhạc Dương, ở đây là vùng cao lạnh giá, khách đến thăm thường 
phải đi qua gió rét, vì vậu đạo đãi khách là lấy rượu thay trà, uống vừa ấm lòng vừa ấm bụng. 


Cương Nhật lấy ra bốn cái chén trà to, rót đầy bốn chén rượu đưa cho bọn Trác Mộc Cường Ba 
và Nhạc Dương, vừa đưa rượu vừa lầm bầm nói gì đó, giống như đang niệm chú, lại cũng giống 
như đang khe khẽ hát. 


Nhạc Dương nhớ mang mấng rằng thứ rượu đãi khách này phải uống ba ngụm trước, nhưng 
không được uống hết, ngoảnh đầu nhìn sang thấy Cường Ba thiếu gia cũng không một hơi uống 
hết, nhưng ngụm rượu của gã trong rõ là lớn, vậy là anh chàng cũng bắt chước làm một ngụm 
to. Vừa nuốt ngụm rượu xuống, Nhạc Dương tức khắc cảm thấy như có cục than hồng ở cổ 
họng, bụng như có lửa đốt phừng phừng, khổ nỗi lại không phun ra được, gương mặt lập tức bị 
dồn ứ đỏ bừng lên. Chẳng ngờ đây lại không phải rượu gạo thông thường, mà mạnh như là 
Thiêu Đao Tử hay Nhị Oa Đầu vậu. 


Vừa thấy bộ dạng không ngừng hà hơi xua tay lia lịa đến là tức cười của Nhạc Dương, mấy người 
trong nhà đều cười phá lên, cả Cương Lạp cũng nheo nheo mắt, cằm dưới gật gù, tựa như một 
chú mèo đang nhoẻn miệng cười vậy. đội trưởng Hồ Dương nói: "Đây không phải rượu Thanh 
Khoa đâu. Chỗ này là vùng cao lạnh giá, người ta thích uống rượu mạnh, nghe nói nồng độ lên 
đến bảy mươi phần trăm, gần như là cồn còn gì. Cậu tưởng cậu uống giỏi như Cường Ba chắc! " 


Nét mặt Cương Nhật Phổ Bạc lộ ra vẻ đắc ý: "Đây chính là rượu A Thứ Cát được nhắc đến trong 
lịch sử đó, ngoài kia người ta vẫn nói phương pháp ủ rượu được truyền từ Ả rập vào Tâu Tạng, 
kỳ thực tổ tiên chúng tôi đã biết kỹ nghệ chế tạo men rượu từ trước thời Đường rồi. Trong tiến 
Tây Tạng cổ, A thứ có nghĩa là nhựa cây, thứ rượu này vốn là dùng nhựa cây và mật ong pha 
trộn lại mà ủ thành, nhưng ở đây không có mật ong, tôi dùng thứ khác để thay thế, thành ra 


Trang 960/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mạnh hơn các loại rượu khác một chút." 


Nhạc Dương không dám uống thêm nữa, thân thể anh giờ đã như bị bao bọc trong lửa nóng rồi. 
Cương Nhật Phổ Bạc cũng không để tâm chuyện đó, quay sang nói chuyện thuở xưa với Trác 
Mộc Cường Ba, rồi chuyển vào chủ đề chính: "Nói đi, mục đích lần này cậu đến đây là gì." 


Trác Mộc Cường Ba đáp: “Tử k lân." 


Cương Nhật Phổ Bạc trợn tròn mắt, cười lộ cả răng đưa mắt nhìn Cương Lạp, rồi lại quay sang 
nhìn Trác Mộc Cường Ba: "Cậu vẫn tin là... có Hải lam thú, thì nhất định có Tử kỳ lân à? " 


Trác Mộc Cường Ba nói với giọng khẳng định: "Lần nàu nhất định là tôi sẽ tìm được." 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Tôi có thể giúp gì được cho cậu? Chắc không phải cậu muốn đem 
Cương Lạp của tôi... nó đã qua tuổi đó rồi mà? " 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, rồi phá lên cười ngay sau đó. Gã biết, Cương Lạp chắc là đã 
hơn mười lăm tuổi, tính theo tuổi thọ của chó ngao, nó đã thuộc loại lão trung niên, hiển nhiên 
là Cương Nhật cho rằng gã muốn để Cương Lạp giao phối với Tử kù lân, nhưng Cương Lạp đã 
quá tuổi sinh đẻ rồi. Trác Mộc Cường Ba nói: "Chuyện này kể ra thì phức tạp lăm, tôi chỉ có thể 
nói với anh một cách đơn giản thế này, chúng tôi muốn lên núi." 


Nụ cười của Cương Nhật Phổ Bạc lập tức biến mất: "Không thể nào, Tử kỳ lân không thể sống 
trên núi tuyết được." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết thế, nơi chúng tôi cần phải đến, có lẽ không phải trên 
đỉnh núi tuyết, chúng tôi đoán đó có lẽ là một địa phương gần giống như khu vực cư trú của 
người Đạt Mã, nơi đó có môi trường thích hợp cho Tử kỳ lân sinh tổn. Nhưng chúng tôi không 
tìm được đường lên núi, nghe nói anh là người duy nhất biết con đường đó." 


Cương Nhật Phổ Bạc sa sắm nét mặt nói: "Tôi không dẫn cậu lên núi đâu." 
Trác Mộc Cường Ba cuống lên: “Tại sao vậy, a quả? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Cậu cũng biết rồi đấy, Lạp Chân chính vì dẫn người khác lên núi 
tuyết, thế nên thần núi mới thu hồn phách cô ấy lại, đó là sự trừng phạt đối với tôi. Từ dạo đó 
trở đi tôi đã thể rằng, bất kể là ai vì bất kể nguyên nhân gì, tôi cũng không dẫn người nào lên 
núi tuyết nữa." Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, thầm tính toán xem nên làm thế nào để cởi bỏ 
gút thắt trong lòng này của Cương Nhật Phổ Bạc. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng: 
“Thực ra, chúng tôi không chỉ đi tìm Tử kỳ lân không thôi, chúng tôi còn đại diện cho nhà nước 
đi tìm kiếm một ngôi chùa đã biến mất trong lịch sử, nó rất có thể là phục tàng lớn nhất ở Tâu 
Tạng..." đội trưởng Hồ Dương vốn định lợi dụng Bạc Ba La thần miếu thần bí để đánh động 
Cương Nhật Phổ Bạc. Không ngờ anh vừa nói thế, Cương Nhật đã cười gằn lạnh lẽo nói: "Bạc 
Ba Lal Vậy càng không thể được, Bạc Ba La chỉ nên tồn tại ở n ơi đang tồn tại, không thể để 
người khác quấy nhiễu. Cường Ba, lần này thì bất kể là cậu có lý do gì, tôi cũng tuyệt đối không 
dẫn các cậu lên núi đâu! " 


Nhạc Dương thầm nhủ: "Hỏng bét rồi, đội trưởng Hồ Dương sơ suất quá, Cương Nhật Phổ Bạc 
là người duy nhất biết đường lên núi, nói không chừng những người đến tìm anh ta trước đây đã 
ít nhiều tiết lộ chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, thế nàu đúng là khéo quá thành ra 


Trang 961/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vụng, có thể cả Cường Ba thiếu gia cũng bị người ta coi là thằng lừa bịp rồi! " Một ý nghĩ lóe lên 
trong đầu, anh liền giở ngay chiêu sát thủ: "Chú Cương Nhật à, Cường Ba thiếu gia là Thánh sứ 
đấu, trước đây chúng tôi cũng không biết, Thánh sứ đấy! " Anh trịnh trọng nhấn mạnh thêm một 
lần nữa. 


Không ngờ, Cương Nhật Phổ Bạc đáp hết sức dứt khoát: "Tôi mặc xác cậu ta là cái gì sứ, cho dù 
cậu ta là khâm sai đại thần, tôi đã nói là không thì tức là không." 


Nhạc Dương ngẩn người, không ngờ cái danh Thánh sứ đấy lại không có công dụng gì ở đâu 
hết. 


Cương Lạp dường như cảm nhận được điều gì đó, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại hết nhìn chủ nhân 
của nó rồi lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, hai người đều trầm ngâm, không cười, khiến nó cũng 
không biết phải làm sao. Đột nhiên nó nhốm dậy, cọ cọ vào chân Cương Nhật, lấu đầu húc húc 
lên, rồi rên ư ử như thể tủi thân lắm. Cương Nhật Phổ Bạc vuốt ve đầu con chó, thở dài nói với 
Trác Mộc Cường Ba: "Tôi tin là cậu đi tìm Tử kỳ lân." Anh ta lại quay sang nhìn đội trưởng Hồ 
Dương và Nhạc Dương: "Bọn họ đi tìm Bạc Ba La..." Cương Nhật ngưng lại một thoáng, đoạn 
nói tiếp: "Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, Bạc Ba La trong truyền thuyết bị Đạo quân Ánh 
sáng đem giấu đi là có nguyên nhân đấy. Tuy rằng Thần miếu và Hương Ba La thánh địa tượng 
trưng cho thế lực có thể thỏa mãn tất cả dục vọng của nhân loại, nhưng cậu cũng chớ có quên, 
phía sau tài sản vô tận ấn chứa lời nguyên hủy diệt tất cả đó, cậu có được bao nhiêu thì sẽ mất đi 
bấy nhiêu. Trên đời này không có tiển tài từ trên trời rơi xuống, cũng không thể chỉ cứ ảo tưởng 
ra là thỏa mãn được. " 


Hai mắt Trác Mộc Cường Ba sáng bừng lên, vội hỏi dồn: "Anh cũng biết Bạc Ba La và Đạo quân 
Anh sáng. Anh biết được những gì? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười khẩu một tiếng: "Những gì tôi biết, chỉ sợ còn nhiều hơn những gì cậu 
nghĩ nhiều đó." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có thể cho tôi biết một số chuyện về Bạc Ba La mà anh biết không? " 


Cương Nhật Phổ Bạc trầm tư, Trác Mộc Cường Ba len lén đưa mắt liếc nhìn Cương Lạp, Cương 
Lạp lại cọ cọ vào đùi Cương Nhật nịnh nọt, miệng rên "ư ư ư", rồi ngắng đầu lên, cặp mắt nhìn 
đến tội, phảng phất như đang cầu xin: "Nói cho anh ấy đi, nói cho anh ấy đi." Nhạc Dương và 
đội trưởng Hồ Dương nhìn mà trợn tròn mắt lên, trong lòng lấy làm kinh hãi, duy chỉ có Trác 
Mộc Cường Ba biết rõ thế nào gọi là chó ngao thông linh, thế nào gọi là có thể đọc được Ú 
người, đây chính là linh ngao Hải lam thúil 


Cương Nhật Phổ Bạc khẽ gõ nhẹ lên đầu Cương Lạp, đoạn nói: "Con nhóc này, đừng tưởng ở 
đó đầu mày cuối mắt với cậu ta mà tao không thấy nhé, chẳng lẽ tạo lại không biết tâm tư mày 
hay sao? ” 


Cương Lạp lại kêu lên hai tiếng "ứ, ứ", nằm rạp xuống đất, hai chân trước ôm đầu tỏ vẻ oan ức 
lắm, cặp mắt đen đảo tròn một vòng. Cương Nhật Phổ Bạc giơ tay làm bộ gõ cho nó phát nữa, 
Cương Lạp vội nhân lúc anh ta không chuẩn bị, đã tót lên giường nấp bên cạnh Trác Mộc 
Cường Ba, rồi lè le lưỡi, làm mặt quỷ với chủ nhân. 


Cương Nhật Phổ Bạc không biết làm sao, đành cười mắng: "Đồ phản bội." Cương Lạp lại kêu "ư 


Trang 962/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ử", gối luôn đầu lên đùi Trác Mộc Cường Ba, vươn cổ ra, nheo nheo mắt như thể muốn nói, 


"ông làm gì tôi được nào, " rồi cứ nằm yên thế để Trác Mộc Cường Ba vuốt lông cho mình. 


Cương Nhật Phổ Bạc dường như phải hạ quvết tâm rất lớn, cuối cùng mới cất tiếng: "Thôi được 
rồi, có một số thứ, vốn là tôi định mang theo xuống mộ, giờ thì... Cường Ba, tôi hỏi cậu, tám 
năm trước cậu đến đây đúng là vì Cương Lạp chứ? " Cương Lạp vừa nghe nhắc đến mình, vội 
mở mắt ra, dựng tai lên lắng nghe. 


Trác Mộc Cường Ba nửa giận nửa cuống nói: "Anh hỏi thế là ý gì? Tám năm trước, đến cả Bạc 


Ba La là cái gì tôi còn chẳng biết nữa là! " Cương Nhật Phổ Bạc gật gật đầu: "Mọi người có biết 
Đạo quân Anh sáng là gì không? ” 


Chú Thích 


TTTrrnnnnaaaann 


1.Dặm (lý) Trung Quốc: bằng 0, 5 km. 


Trang 963/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6 - Tín Ngưỡang Cỏa Người Qua Ba 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, Cương Nhật cười khổ nói: "Đội quân mạnh nhất của vương triều 
Thổ Phôn, không ngờ lại không để lại ghi chép gì trong bất cứ văn thư lịch sử nào, khục khục, 
thật là khiến người ta không thể tin nổi phải không! " Nói tới đây, anh ta lại hỏi, "Các cậu biết 
được những gì về Đạo quân Ánh sáng rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi kể đại khái một lượt những gì gã 
biết về Đạo quân Ánh sáng. Cương Nhật Phổ Bạc không ngừng gật đâu, sau đó nói: "Xem ra 
các cậu đã tốn rất nhiều công sức đấy, không ngờ khai quật được rất nhiều tư liệu như thế. Vậu 
còn bộ tộc Qua Ba thì sao, các cậu tìm hiểu đến đâu rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu, rồi bắt đầu kể từ mười tám tiểu bang cư 
trú trong các động đã của Tượng Hùng, kể cho Cương Nhật Phổ Bạc những gì gã biết về Qua 
Ba tộc. Cương Nhật lặng lẽ lắng nghe, có lúc lại mỉm cười tỏ vẻ tán thưởng, đợi Trác Mộc 
Cường Ba nói hết, anh ta mới nói: "Có thể thu thập được nhiều thông tin hữu dụng như thế 
trong các câu chuyện thần thoại và những mảnh vụn của lịch sử, nhất định là các cậu đã phải trả 
giá rất lớn. Nhưng tôi có một nghỉ vấn, các cậu biết tương đối nhiều về lai lịch của bộ tộc Qua 
Ba, lịch sử quá độ thành Đạo quân Ánh sáng và cả phương thức sinh hoạt của họ, nhưng còn tín 
ngưỡng của họ, dường như không đề cập gì đến thì phải? " Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng do 
dự, mặc dù gã nghe cha mình suy đoán về tín ngưỡng của Đạo quân Ánh sáng, nhưng gã không 
dám khẳng định, vì vậu nên cũng không nói ra. 


"Tín ngưỡng? " Nhạc Dương ngờ vực hỏi, "Quân nhân chẳng phải là chỉ cần phục tùng mệnh 
lệnh thôi hay sao? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chớ quên rằng, quân nhân trước tiên cũng là con người. Thời cổ đại, 
trên cao nguyên này có thể nói là người người đều có tín ngưỡng. Chẳng những vậu, tín ngưỡng 
của họ còn vô cùng kiên định, được khắc sâu vào linh hồn và xương cốt, bất cứ người nào cũng 
không thể thay đổi được, cả quân nhân cũng không ngoại lệ. Trong quân đội Thổ Phồn, có một 
chức trách chuyên biệt gọi là quân tân, chính là tế sư Bản giáo trong quân đội. Bói toán dự đoán 
hung cát, chiêu tập các vong hồn sau chiến trận, ngâm tụng để bình ổn lòng quân, đây chính là 
công việc của quân tân. ` 


Nhạc Dương gật gù nói: "Nói như vậy thì tín ngưỡng của Đạo quân Ánh sáng hồi đó là Bản giáo 
phải không? " 

Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chính xác, lúc đó trong quân đội đa phần đều tin thờ Bản giáo, 
nhưng Đạo quân Ảnh sáng thì... Có thể nói là phải, mà cũng có thể nói là không phải." 


"Có thể nói là phải, mà cũng có thể nói là không phải? " Nhạc Dương giật bắn mình rung động, 
kinh ngạc thốt lên, "Chẳng lẽ Đạo quân Ảnh sáng ấy vừa tin thờ Bản giáo, lại cũng tin thờ cả 
Phật giáo nữa! Bọn họ theo một tín ngưỡng dung hợp nằm giữa hai tôn giáo này? ” 


Đây là lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc chú ý quan sát kỹ lưỡng anh chàng trông có vẻ vô ưu 
vô lo nàu. Cương Lạp cũng liếc mắt lên nhìn Nhạc Dương một cái, có điều thái độ ấy tỏ rõ sự dè 


Trang 964/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bỉu coi thường. Cương Nhật lại nói tiếp: "Phản ứng nhanh lắm, xem ra các cậu cũng tìm hiểu 
được một số chuyện về mặt này rồi, có điều nói vậu cũng không hoàn toàn đúng. Bộ tộc Qua Ba 
đó, họ có tín ngưỡng của riêng mình, đó là một thứ tín ngưỡng mà chúng ta gọi là Vu giáo 
nguyên thủ.” 


"Vụ giáo nguyên thủy? " Nét mặt đội trưởng Hồ Dương và Trác Mộc Cường Ba trở nên chăm 
chú, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cách gọi như vậu. 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu: "Đúng thế, tín ngưỡng nảy sinh vào thuở nền văn minh của con 
người mới manh nha phát triển, núi non sông suối, sấm chớp mưa gió, thậm chí cả cây cỏ hoa 
lá, chim bay thú chạy cũng đều tôn làm thần linh hết, thứ gì cũng sùng bái, thứ gì cũng tôn kính. 
Cũng có thể coi thứ tôn giáo này như là hình thức sơ đẳng của Bản giáo, mãi cho tới sau này khi 
tổ sư Bản giáo Tân Nhiêu xuất thế, ông ta mới thống nhất và sắp xếp địa vị của các thần linh, 
hệ thống hóa, quy phạm hóa tôn giáo nguyên thủy ban đầu, Bản giáo về sau mới hình thành. 
Đương nhiên, cũng có người nói, Bản giáo là từ Ba Tư truyền vào Đại Thực 1, rồi sau đó mới từ 
Đại Thực truyền vào cao nguyên Thanh Tạng, nhưng giả thiết này lại thiếu chứng cứ xác thực, 
chỉ có thể nói là hai tín ngưỡng tương tự nhau mà thôi. Có điều theo quan điểm của tôi, người 
nguyên thủy đa phần đều sùng bái sông núi tự nhiên đương nhiên là phải tương tự nhau tồi. " 


Nhạc Dương nói: "Nói vậy thì lịch sử của tộc Qua Ba ấy chẳng phải là vô cùng xa xưa hay sao? " 


"Điều đó thì tất nhiên, " Cương Nhật Phổ Bạc nói. "Mười tám tiểu bang cư trú trong động nham 
thạch ở Tượng Hùng, đó đã là chuyện sau khi bộ tộc Qua Ba bị sa sút rồi. Từ thời trước khi 
Tượng Hùng lập nước, bộ tộc Qua Ba ấy đã từng tồn tại, đồng thời còn có một độ huy hoàng. 
Đương nhiên, trong các văn kiện lịch sử chúng ta không thể tìm được những tư liệu xa xưa như 
thế, vậy nhưng, trong các câu chuyện thần thoại thì vẫn còn sót lại vô số hình bóng của bộ tộc 
đó. Bộ tộc Qua Ba bọn họ có thần linh đặc biệt của riêng mình, bên cạnh đó có cả lãnh tụ tôn 
giáo nữa, có điều muốn nói cho rõ ràng, trước tiên phải bắt đầu từ lai lịch của họ đã. Trước khi 
bọn họ trở thành mười tám tiểu bang sống trong hang động nham thạch của vương triều Tượng 
Hùng, ngược dòng lịch sử về đến thời viễn cổ xa xưa, có thể truy đến khởi nguồn của tộc 
Tạng...” 


Anh ta đưa mắt liếc sang Trác Mộc Cường Ba, nói tiếp: "Kể từ khi Ma nữ và khỉ sinh hạ đời 
sau... thời kỳ Tứ tộc, Cường Ba, cậu biết không? " Trác Mộc Cường Ba như đang ngẫm nghĩ gì 
đó, gật gật đầu, Cương Nhật Phổ Bạc cảm khái tiếp lời: "Tôi nghĩ, có lẽ đó cũng là thời kỳ huụ 
hoàng nhất của bộ tộc Qua Ba..." 


Nhạc Dương không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì, liền lên tiếng hỏi: "Thời kỳ Tứ tộc là 
gì vậu? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Mọi người đều biết Tây Tạng chúng tôi có một câu chuyện rất nổi 
tiếng về khởi nguyên của nhân loại, truyện kể rằng trong núi có một Ma nữ và một con khỉ khắt 
khao tu thành chính quả đã kết hợp với nhau, sinh hạ được sáu con khỉ con, sáu con khỉ nàu 
chính là tổ tiên xa xưa nhất của loài người. Về sau con cháu của chúng cứ sinh sôi nảu nở mỗi 
lúc một nhiều, cuối cùng đã thành bốn bộ lạc lớn, cũng chính là bốn dòng huyết thống lớn của 
người Tạng. Thời kỳ ấy, còn gọi là thời kỳ Tứ tộc, tựu trung là cách chúng ta bao nhiêu đời thì 
không rõ, e là còn xa xưa hơn cả thời kỳ Tam hoàng Ngũ đế mà ai ai cũng biết đó. Tôi trước 
nay vẫn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện thần thoại mà thôi, có điều giờ nghĩ lại, tính chân thực 


Trang 965/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của câu chuuện đó, sợ rằng cũng tương tự như truyền thuyết về Tam hoàng Ngũ đế vậy." 


Nhạc Dương hiểu ra, gật gù: "Cũng có nghĩa là, thời kỳ ấu đích thực có tồn tại, chỉ là một số 
người và sự vụ đã bị thần thoại hóa và phóng đại lên mà thôi." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Không phải chứ, tôi còn nhớ trong các tư liệu hồi trước đọc thấy ghi 
là sáu con khỉ con ấy về sau thành sáu dân tộc, hơn nữa đến cả tên của các dân tộc ấu cũng 
không hề tương đồng. Tôi chỉ nhớ có một tộc Đảng thôi, chẳng hiểu đó có phải là tiên tổ của 
người Đảng Hạng không nữa." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Tôi biết, điều anh vừa nói đó là nội dung chép trong điển tịch của 
Phật giáo, còn điều tôi nói là nội dung được nhắc đến trong cuốn kinh sách cổ ở nhà tôi cơ." 


Cương Nhật Phổ Bạc lại nói: "Theo những điều ghi chép trong sách cổ, bốn chủng người ở Tây 
Tạng lần lượt là Tư tộc, Mục tộc, Đồng tộc và Đông tộc. Từ thời kỳ đó bọn họ đã bắt đầu tin 
theo Vu giáo nguyên thủy, gọi thống lĩnh tối cao của bộ lạc là Bản Ba. Bản Ba có nghĩa là đại vu 
sư, là lãnh tụ tinh thần của người cổ đại. Cách xưng hô này vẫn còn giữ lại được đến giai đoạn 
trước khi các vương quốc mới nổi lên như Tượng Hùng, Thổ Phồn lập nước." 


Nhạc Dương không hiểu hỏi: "Đâu có nghe thấy tên Qua Ba tộc nhỉ, chuyện này thì có quan hệ 
gì với họ? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc đáp: "Sau khi thời kù Tứ tộc kết thúc, dựa theo thần thoại truyền thuyết thì 
xuất hiện Mã Tang cửu tộc, sau đó chia tách thành hai mươi lăm tiểu bang, về sau lại thành 
mười hai tiểu bang, bốn mươi tiểu bang, có lẽ đấy là thời kỳ chiến loạn, xuất hiện vô số bộ tộc 
nhỏ chỉnh phạt lẫn nhau. Những tiểu bang này đều là các dân tộc và bộ lạc không lệ thuộc, 
trong nội bộ đã bắt đầu xuất hiện vương và thần, chẳng qua là cùng với sự đổi dời của lịch sử, 
tên tuổi của các chủng tộc ấu đều đã trôi đi hết cả rồi, không thể nhất nhất truy ngược về căn 
nguyên cội rễ được. Chúng ta chỉ có thể suy đoán, bộ tộc Qua Ba chính là hậu duệ của một 
trong bốn bộ tộc thời kỳ đầu, có lẽ là tiểu bang sót lại sau khi bộ tộc nào đó suy bại rồi giải thể, 
thuộc vào nhóm hai mươi lăm tiểu bang." 


Nhạc Dương thắc mắc: "Tại sao lại nói như vậy? " 


Cương Nhật nói: "Bởi vì tín ngưỡng của họ, bộ tộc Qua Ba thờ phụng Tứ đại Vu vương kiệt xuất 
nhất trong lịch sử bốn bộ tộc, tên hiệu của bốn người này lần lượt là Đảng Bản Ba, Trại Bản Ba, 
Đông Bản Ba và Mạc Bản Ba. Tín ngưỡng này cùng với thói quen sống chung với sói của bộ tộc 
Qua Ba, có lẽ là đã có từ khi bộ tộc này ra đời hoặc thậm chí từ trước đó và kéo dài mãi cho đến 
ngày nay. Tương truyền năm xưa Tạng vương Tùng Tán Can Bố đổi tên bốn tòa Trấn Biên 
miếu thành Tứ phương miêu, chính là vì lựa theo tín ngưỡng của Đạo quân Ánh sáng đó. Về sau 
rất nhiều người Qua Ba gia nhập Đạo quân Ánh sáng để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh, bọn 
họ lại chọn ra trong nhiều tôn giáo khác nhau một vị thần linh có sức phá hoại mạnh mẽ nhất 
để làm chiến thần cho mình, tiến Phạn gọi là Ma Hê Thủ La. Kỳ thực đó chính là Đại Tự Tại 
Thiên trong Phật giáo. Trong Ấn Độ giáo, Ma He Thủ La chính là thân hủy diệt Shiva. Ngài sở 
hữu sức mạnh có thể hủy diệt tất thảu, có thể thanh tấu toàn bộ vũ trụ này, cho dù về sau được 
Phật giáo hấp nạp, ngài cũng sở hữu sức mạnh không thua gì Thích Ca Mâu Ni, một mình độc 
lập với các chư thiên thần Phật khác. Ngoài ra còn một điểm kỳ quái nữa, trước khi sở hữu chiến 
ngao, totem hay thần thú mà họ sùng bái không phải sói, mà là một sinh vật gần giống như rắn, 
tương truyền là hình dáng như rắn mà biết bay lượn. Tín ngưỡng này cũng tồn tại cả trong Bản 


Trang 966/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giáo nữa, chính vì thế, khi con rồng ở Trung Nguyên truyền vào Tây Tạng, mới được người 
Tạng chấp nhận nhanh chóng." Nói tới đâu, Cương Nhật Phổ Bạc dừng lại giây lát, đoạn tiếp 
lời, "Những gì tôi biết về tín ngưỡng và lịch sử bộ tộc Qua Ba đại khái chỉ có vậy, xét cho cùng 
thì sự tồn tại của Đạo quân Ánh sáng và bộ tộc Qua Ba xưa na vẫn là một điều vô cùng thần bí." 


Ba người ngơ ngác nhìn nhau, phải tiêu hóa mất một lúc lâu, Nhạc Dương mới lên tiếng: "Xin, 
xin lỗi, tôi thấu hơi hồ đồ rồi, tên của Tứ đại Vu vương kia sao lại không hề giống bộ tộc của họ 
vậy? Còn, còn nữa, tín ngưỡng của bộ tộc Qua Ba không phải là tín ngưỡng dung hợp của Phật 
giáo và Bản giáo hay sao? Tại sao lại thành một tín ngưỡng hoàn toàn khác hắn với hai tôn giáo 
kia nữa vậy? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Trước tiên, bốn danh xưng kia hoàn toàn không phải tên của Vu 
vương, chúng đơn giản chỉ là một danh hiệu tượng trưng thôi, ý tứ của những âm cổ này là gì thì 
chịu không ai biết được, nhưng theo tôi thì đại khái chắc cũng tương đương với những Trí tuệ 
Thiên vương, Uy vũ Thiên vương mà ngày nay chúng ta vẫn hay nói đó thôi. Có điều, tương 
truyền con cháu của bốn vị Vu vương đó về sau đã trực tiếp đổi họ tộc mình thành Đảng, Trại, 
Đông và Mạc, chuyện này có thật hay không thì cũng không biết được. Còn vấn đề tín ngưỡng 
của bộ tộc Qua Ba, vậy thì phải bắt đầu từ một chuyện khác, nói ra cũng dài lắm. 


Cương Nhật Phổ Bạc nhồm người đứng lên, lại rót thêm một chén rượu nữa, ngửa miệng uống 
cạn: "Về thứ tín ngưỡng tôn giáo nằm giữa Phật giáo và Bản giáo này thì phải nói từ Tạng vương 
Tùng Tán Can Bố. Các cậu biết đấy, trước khi Phật giáo truyền vào đất Tây Tạng, cơ hồ tất cả 
các bộ lạc trên cao nguyên này đều tin thờ theo Bản giáo nguyên thủy. Đương nhiên, khi Bản 
giáo đã trải qua hơn nghìn năm phát triển, đã được hệ thống hóa một cách rất tỉ mỉ rồi. Nhưng 
Bản giáo có một đặc điểm đó chính là Đa thần luận, kế thừa đặc tính của Vu giáo nguyên thủy, 
vạn vật trên thế gian này đều có thần linh, hơn nữa những thần linh ấy đều độc lập tách rời, mỗi 
vị tự có lĩnh vực của riêng mình, mỗi vị quản hạt phạm trù của riêng mình, nếu giữa hai vị thần 
xảy ra xung đột, vậy thì sẽ đánh một trận, có thắng có thua, không có vị nào ngự trị vị nào, cũng 
không tồn tại vị nào có địa vị cao hơn hay thấp hơn vị khác cả. Chẳng những thế, thầu mo của 
Bản giáo đều hoàn toàn dựa vào lời tiên tri để quuết định đại sự của quốc gia. Ngày nay chúng ta 
đều đã biết những lời tiên tri bói toán ấy thiếu tính khoa học và hiệu quả thực tế, vì vậy, khi 
Tạng vương Tùng Tán Can Bố kế vị, ông đã quyết định thay đổi tất cả. Các cậu có biết rằng 
Tạng vương Tùng Tán Can Bố, vốn cũng là một giáo đồ của Bản giáo hay không? " 


"AI " Nhạc Dương khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ai mà không biết Tạng vương Tùng Tán 
Can Bố là hóa thân của Quan m Bồ Tát, có địa vị cực kỳ tôn quú trong Tạng truyền Phật giáo, 
giờ không ngờ Cương Nhật Phổ Bạc lại bảo ông là giáo đồ Bản giáo, quả thực khiến Nhạc 
Dương bị một phen kinh ngạc. Có điều, nhìn phản ứng của đội trưởng Hồ Dương và Cường Ba 
thiếu gia, đây rõ ràng là sự thật rồi. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp: "Tôn giáo ra đời, xưa nay vẫn là để an ủi tâm linh con người, 
nhưng một khi tôn giáo đã móc nối với chính trị, thì tác dụng hàng đầu của nó là trở thành công 
cụ của tầng lớp thống trị. Bất kể là tôn giáo nào đi chăng nữa, trong mắt kẻ thống trị, chỉ cần nó 
khiến trăm họ trở nên dễ dàng chấp nhận sự thống trị của hơn, thì đó chính là tôn giáo tốt, 
ngược lại, thì nó chính là hòn đá cản đường của kẻ thống trị. Đa thần luận và cơ chế mang 
chuyện quốc gia đại sự ra hỏi trời hiển nhiên là bất lợi cho hệ thống thống trị, vì vậy nửa đời 
trước của Tạng vương Tùng Tán Can Bố là một giáo đồ Bản giáo, việc nàu không có sai, nhưng 
ông đã nhanh chóng phát hiện ra rằng, những vu sư Bản giáo kia cứ đem quốc gia đại sự giao 


Trang 967/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cho ông trời quyết định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thống trị của mình. Điều ông ta cần 
là trung ương tập quyền, quốc gia đại sự do ông ta quvết định, chứ không cần dựa vào trời xanh 
kia làm gì cả, bởi thế, cải cách ở trong tư thế buộc phải tiến hành! Mà Phật tổ của Phật giáo khi 
đản sinh đã thốt ra một câu: Thiên thượng địa hạ, bát hoang lục hợp, cổ vãng kim lai, duy ngã 
độc tôn, mười sáu chữ chân ngôn này rõ ràng là vô cùng thích hợp với kẻ thống trị. Kỳ thực, từ 
trước khi Tùng Tán Can Bố phát triển Phật giáo, Phật giáo đã truyền đén Tây Tạng từ lâu rồi, 
do Bản giáo bài xích một cách mạnh mẽ nên cơ bản không có đất đứng chân. Phải biết là, muốn 
khiến người ta thay đổi tín ngưỡng hơn nghìn năm để đi tin thờ một tôn giáo khác, ấy là một quá 
trình vô cùng gian nan, ngoại trừ Tạng vương Tùng Tán Can Bố ra, thật sự chưa có nhà thống 
trị nào dám giở chiêu này cả. Để thực hiện ý đồ đó, Tạng vương Tùng Tán Can Bố đã làm rất 
nhiều việc, thông qua hôn nhân để dẫn tiến Phật giáo, ban bố một loạt pháp lệnh và điều lệ mở 
ra cánh cửa cho các tăng lữ hoạt động, chế định và ra các chính sách ưu đãi cho người tín thờ 
Phật giáo... 


Nhạc Dương chau mày, những chuyện này hình như không liên quan gì đến bộ tộc Qua Ba cả. 
Chỉ nghe Cương Nhật Phổ Bạc tiếp tục nói: "Có điều lúc đó áp lực mà Tạng vương Tùng Tán 
Can Bố phải đối mặt, chỉ sộ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Muốn để 
dân chúng chấp nhận một tôn giáo mới, trước tiên phải bắt đầu từ bản thân mình, từ các quan 
tước đại thần bên cạnh, mà hoàn cảnh lúc ấy, trên từ quan viên quý tộc, dưới đến dân chúng 
nông nô ai nấy đều là những tín đồ Bản giáo hết sức trung thành, trong triều ngoài nội đâu đâu 
cũng có tiếng phản đối. Có điều, điều này không làm Tạng vương lo lắng, điều khiến ông thực 
sự lo lắng là quân đội, vào thời điểm đó, binh sĩ trong quân đội cũng hoàn toàn là tín đồ Bản 
giáo, nếu binh sĩ nổi dậy, đảo ngũ, phản kháng, ám sát, thì hậu quả đó thực không thể tưởng 
tượng nổi. Vì thế, từ rất lâu trước đó, Tạng vương đã phải chuẩn bị chu toàn." 


Lúc này, ba chữ "Qua Ba tộc" đã xuất hiện trong đầu bọn Trác Mộc Cường Ba rồi. Quả nhiên, 
Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Giờ thì các cậu đã hiểu tại sao Tạng vương Tùng Tán Can Bố không 
chọn lựa người tộc khác mà cứ chấp ý huấn luyện người Qua Ba thành Đạo quân Ánh sáng rồi 
chứ. Chính vì tín ngưỡng của bọn họ khác với tất cả các dân tộc khác trên đất Tạng, chỉ cần 
không xúc phạm đến hạt tâm tín ngưỡng của họ, cũng chính là địa vị của Tứ đại Vu vương, còn 
lại bất kể là Niên, Tán, Ma của Bản giáo hay Thích Ca Mâu Ni của Phật giáo hoặc Đại Nhật Như 
Lai của Mật giáo, bọn họ đều có thể tin thờ mà không hề có bất cứ xung đột gì với tín ngưỡng 
nguyên thủy của họ hết. Vì vậu mà từ đó trở đi, Đạo quân Ánh sáng luôn đảm nhiệm chức vụ 
thân vệ hoàng gia, thực lực của họ là mạnh mẽ nhất, đồng thời tính bao dung trong tín ngưỡng 
của họ cũng là mạnh mẽ nhất." 


Nhạc Dương không hiểu hỏi: "Như thế tại sao, về sau bọn họ lại theo cả Phật giáo lẫn Bản giáo 
thế? " 


Cương Nhật Phổ Bạc đáp: "Nói chuyện này thì không thể không nhắc đến cuộc chiến giữa Phật 
giáo và Bản giáo. Chắc các cậu cũng biết, Phật giáo và Bản giáo đã tranh đấu mấy trăm năm 
trên cao nguyên, có thể nói là từ khi Tạng vương Tùng Tán Can Bố chính thức đưa Phật giáo 
vào Tây Tạng, đến khi vương triều Thổ Phôn diệt vong sụp đổ, cuộc tranh đấu giữa hai tôn giáo 
lớn này vẫn chưa từng gián đoạn bao giờ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Bản giáo nguyên thủụ 
không chỉ khác biệt Phật giáo về tín ngưỡng, mà quan trọng hơn nữa là, lợi ích của vô số quý tộc 
đại thần liên quan mật thiết đến Bản giáo, thông qua hình thức bói toán và các nghi thức của 
Bản giáo nguyên thủy, bọn họ có thể giành được quyên phát ngôn đối với một số chuyện lớn 


Trang 968/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của quốc gia, nhưng từ sau khi Phật giáo tiến vào cung đình, những vị đại thần ấu đã mất đi địa 
vị chủ đạo trong các quyết sách quan trọng và cả việc phân chia lợi ích nữa. Tạng vương Tùng 
Tán Can Bố là bậc kỳ tài khoáng thế, khi ông ta còn tại vị tất nhiên là không ai dám phản đối, 
nhưng sau khi ông ta qua đời không được bao lâu, đám đại thần được lợi ích từ Bản giáo kia bắt 
đầu ủng hộ Bản giáo trở lại. Nhìn bề ngoài, thời kỳ vương triều Thổ Phồn là thời kỳ Phật giáo và 
Bản giáo tranh đấu giành ảnh hưởng, còn trên thực tế, đây là cuộc tranh đoạt quyền lực giữa 
hoàng gia và các đại thần nắm giữ quyên bính trong tay mà thôi! Mấy trăm năm trở về sau, dưới 
ảnh hưởng của các đại thần, một số quân vương tín thờ Bản giáo, một số vị khác lại kiên trì Phật 
giáo, cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng, trong lịch sử đã xảy ra không biết bao nhiêu lần 
thượng tôn Phật giáo, đè nén Bản giáo và ngược lại, thậm chí còn có vô số lần xảy ra xung đột 
đẫm máu. Chỉ có điều đời Tạng vương cuối cùng, Lãng Đạt Mã là triệt để nhất, hậu quả cũng 
nghiêm trọng nhất, trực tiếp khiến vương triều sụp đổ, vì vậu nên mới được người ta biết đến 
nhiều nhất. Mà trong thời kỳ ấu, Đạo quân Ánh sáng do bộ tộc Qua Ba cấu thành là quân cận vệ 
của Tạng vương, tức là đội quân trực thuộc gần với Tạng vương nhất, tín ngưỡng của họ cũng 
không thể không thay đổi tùu theo tín ngưỡng của các vị Tạng vương mà họ phục vụ. Bởi thế 
mà về sau này, tín ngưỡng của họ trở thành một mô thức cực kỳ quái dị, có thể chứa đựng hòa 
trộn hai thứ tôn giáo vốn hoàn toàn xa lạ là Bản giáo và Phật giáo vào làm một. Cũng chỉ có 
như vậy, kẻ nắm quyền cao nhất mới có thể yên tâm để bọn họ phụ trách công tác bảo vệ an 
toàn cho mình. Và Đạo quân Ánh sáng ấu cũng chưa một lần nào khiến các vị Tạng vương phải 
thất vọng cả.” 


Nhạc Dương nói: "Không phải đâu, trong lịch sử Thổ Phôn vẫn xảy ra rất nhiều sự kiện ám sát 
mà.” 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đạo quân Ánh sáng chỉ phụ trách cảnh giới vòng ngoài, đề phòng 
thích khách ám sát khi Tạng vương xuất tuần bên ngoài, còn đối với các âm mưu tranh đấu trong 
nội bộ cung đình thì bọn họ không làm gì được. Nguyên nhân cái chết của chủ nhân cao nguyên 
Tùng Tán Can Bố cho đến nay vẫn hết sức li kỳ, bí hiểm, cậu không thể nói là Đạo quân Ánh 
sáng đã không tận hết chức trách của mình được. Trên thực tế nếu tra kỹ lại lịch sử Thổ Phồn, 
các cậu sẽ thấy chỉ có Tạng vương Lãng Đạt Mã chết vì bị thích khách ám sát ở nơi công cộng, 
còn các vị Tạng vương bất ngờ tử vong khác đều chết bất minh vì những tranh đấu trong cung 
đình cả." 


Nhạc Dương lầm bẩm nói một mình: "Như vậy thì bộ tộc Qua Ba và Tạng vương dường như 
không có mâu thuẫn gì lớn lắm, vậy tại sao bọn họ lại đột nhiên bỏ đi, đồng thời còn mang theo 
cả toàn bộ báu vật cất giấu trong Tứ Phương miếu nhỉ? " 


Nét mặt Cương Nhật Phổ Bạc lộ vẻ bị phẫn, thở dài, nói: "Không biết nữa, đây chính là câu đố 
lớn nhất mà Đạo quân Ánh sáng để lại cho đời sau. Chẳng ai ngờ được, Đạo quân Ánh sáng 
mạnh nhất vương triều Thổ Phồn lại biến mất như bóng chim tăm cá chỉ trong có một đêm, 
nhất định là bọn họ đã lên kế hoạch xong xuôi từ rất lâu rồi. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra sự kiện 
gì khiến họ làm vậy thì không ai biết cả. Tôi chỉ biết có tin đồn rằng, ấy là bởi Tạng vương diệt 
Phật quá đỗi triệt để, đến cả Đạo quân Ánh sáng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa; ngoài ra 
còn một thuyết khác nói đây là cuộc tranh đấu giữa hai gia tộc lớn, Nương thị và Vi thị, dù sao 
thì người của cả hai đại gia tộc nàu đều đã từng nắm giữ chức vụ chỉ huu cao nhất của Đạo quân 
Ánh sáng. Nhưng những ý kiến này đều thiếu chứng cứ xác thực, không đủ tin, không đủ tin 
đâu..." Nói tới đây, anh ta lộ vẻ mệt mỏi chán chường, ánh mắt toát lên nỗi cô đơn quạnh quẽ. 


Trang 969/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thông tin của Cương Nhật Phổ Bạc cung cấp khiến Nhạc Dương chìm sâu vào suy tư, anh đang 
gắng sức tìm cách liên hệ Đảo Huyền Không tự và Đạo quân Ánh sáng đã mất tích kia lại với 
nhau, đồng thời lờ mờ cảm thấy tất cả các sự kiện độc lập tựa như những mảnh ghép hình bị 
xáo loạn lên, chỉ cần tìm được trình tự xảy ra của chúng sẽ ghép lại được một bức tranh hoàn 
chỉnh. Nhưng cố gắng mãi, cuối cùng cũng đành phải chịu bỏ cuộc vì không đủ đầu mối, bức 
tranh ghép vẫn còn thiếu một số mảnh quan trọng, anh chỉ biết lắc đầu bất lực. 


Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc lại quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba: "Phải rồi, còn một đầu 
mối nữa có lẽ sẽ giúp ích được cho các cậu ít nhiều. Cường Ba ạ, còn nhớ lần đầu tiên cậu đến 
đâu, đã kể cho tôi nghe câu chuyện chín chó một ngao đó không? Chính là chuyện đào một cái 
hố, vứt bọn ngao con mới sinh xuống đó ấy." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Đây là nội dung giáo sư Phương Tân đã giảng giải trong buổi học 
đầu tiên ông dạy gã, đồng thời cũng là câu chuyện gã thường được nghe từ thuở nhỏ. Gã cũng 
thường đem câu chuyện này kể cho các bạn bè của mình, nhưng còn lần đó... 


Cương Nhật Phổ Bạc lại tiếp lời: "Lần đó tôi đã cười nhạo cậu, còn nhớ không hả? " Đương 
nhiên là Trác Mộc Cường Ba không quên, lần ấu khi gã kể câu chuyện này cho Cương Nhật, vẻ 
mặt anh ta như thể cười mà không phải cười, tựa như đang chế giễu Trác Mộc Cường Ba gã 
đánh trống qua cửa nhà sấm, về sau gã hỏi Cương Nhật Phổ Bạc tại sao lại cười, anh ta chỉ đáp: 
"Không có gì, câu chuyện hay lắm, chân thực lắm, tôi từng nghe rồi." Nhưng Trác Mộc Cường 
Ba vẫn cứ có cảm giác dường như Cương Nhật còn có điều gì đó chưa nói ra hết. 


Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc mới nói: "Bởi vì lúc đó, cậu chỉ biết có việc ấu chứ không biết 
việc ấy sở dĩ do đâu. Bây giờ, thì chắc cậu biết phương pháp huấn luyện chín chó một ngao ấy là 
ở đâu ra rồi chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, kinh ngạc thốt lên: "Đạo quân Ánh sáng! Chiến ngao! Đó là 
phương pháp huấn luyện chiến ngaol! " Đến lúc nàu gã mới hiểu ra, tại sao lần đó Cương Nhật 
Phổ Bạc muốn nói rồi lại thôi, lúc đó gã căn bản chẳng hẻ biết Đạo quân Ánh sáng là gì, chỉ sợ 
cho dù anh ta có nói ra, gã cũng chưa chắc đã tin, cứ mình mình ở đó mà ba hoa xích thố, trong 
mắt Cương Nhật Phổ Bạc sợ rằng chẳng khác nào loại ếch dưới đáy giếng cả. 


Chú Thích 


—TTTTrnnmaraaanm 


1.Đại Thực: Đế quốc Ả rập (632 - 1258), vương triều phong kiến do người Hồi giáo sáng lập nên trên bán đảo Ả 
rập. Trong các giáo trình lịch sử Trung Quốc từ thời Đường như Kinh hành ký, Cựu Đường thư, Tân Đường thư, 
Tống sử, Liêu sử... đều gọi là Đại Thực quốc (theo âm Tazi hay Taziks trong tiếng Ba Tư). 


Trang 970/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G - Suy Đoán Về Tở &ÿ Lân 


Cương Nhật Phổ Bạc lại khẽ gật đầu: "Đúng vậu, Đạo quân Ánh sáng trong thời đại Thổ Phồn 
đã là một câu đố rồi, không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào, đến cả các đại 
thần quyên quú, thậm chí cả Tạng vương, cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đạt chuẩn 
của đạo quân ấu mà thôi. Đồng thời, cũng không người nào biết được họ sử dụng phương pháp 
gì để thuần dưỡng chiến ngao cả, tất cả đều chỉ có thể suụ đoán. Có điều, giả thiết vừa nãy hoàn 
toàn không phải đột nhiên lóe lên trong ú nghĩ hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết luận người 
xưa qua vô số suụ đoán và nhiều lần cân nhắc mới rút ra được, đích thực là nó có thể giải thích 
được những điểm phi thường ở một số giống ngao hiếm mà chúng ta vẫn thấy ngày nay." 


Nhạc Dương cũng lấy làm chấn động trong lòng. Từ đầu tới giờ bọn họ vẫn nghiên cứu Đạo 
quân Ánh sáng và chiến ngao, nhưng chưa từng liên hệ câu chuyện chín chó một ngao ấu với 
chiến ngao lần nào cả. Có lẽ là bởi trong tiểm thức của họ, đó cũng chỉ là một câu chuyện mà 
thôi. Anh chàng một mặt thầm mắng mình tư duy ấu trĩ hẹp hòi, một mặt nói: "Thì ra chuyện 
đào một cái hố lớn, bỏ mười con ngao con vào đấy, chỉ để một con sống sót trở ra lại có thật à, 
đúng là có cách thuần dưỡng như thế sao? Chiến ngaol Không ngờ từ lúc còn bú sữa đã bắt đầu 
tiến hành đào thải rồi, thật là tàn khốc quá đi! " 


"Tàn khốc! " Cương Nhật Phổ Bạc cười lạnh lùng: "Chiến tranh mới là tàn khốc! Đạo quân Ánh 
sáng và chiến ngao chẳng qua đều là vật hụ sinh của chiến tranh mà thôi. Các cậu có biết, 
những người tộc Qua Ba đó không chỉ lựa chọn chiến ngao theo cách ấy, mà đối với chính bản 
thân mình cũng như vậy đó. Tin rằng các cậu đều từng nghe qua chuyện trên núi tuyết có một 
bộ lạc, khi lũ trẻ con của họ vừa mới sinh ra, nếu là con trai, thì sẽ lấy một tám da dê thông 
thường bọc đứa bé ấy lại, rồi ném ra giữa trời băng đất tuyết một đêm, phải chịu đựng qua đêm 
đó, thì mới được thừa nhận là tộc nhân đủ tư cách..." 


Nhạc Dương kinh hãi nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi: "Chú, ý chú là..." 


Cương Nhật Phổ Bạc lạnh lùng nói: Đó, chính là bộ tộc Qua Ba đó, chính là Đạo quân Ánh 
sáng! ” Giọng anh không khỏi pha chút thương cảm, "Nếu nói những đội quân khác là câu gậu, 
là chùy sắt trong tau kẻ cầm quyên, vậy thì Đạo quân Ánh sáng, chính là thanh kiếm trong tau 
người thống trị. Thuở ban đầu, thanh kiếm ấu vừa dày vừa nặng, nhưng rồi cùng với yêu cầu của 
chiến tranh, thì trở nên càng lúc càng mỏng hơn, nhưng đồng thời cũng càng lúc càng nhọn, 
càng lúc càng sắc bén, lưỡi kiếm ấy chỉ tới đâu, ai cũng không thể địch nổi. Nhưng có ai hay 
biết, phía sau danh xưng vô địch ấy ẩn chứa bao nhiêu là tàn khốc cùng nỗi chua cau." 


Thấy mọi người đều biến sắc, ngữ khí của Cương Nhật Phổ Bạc cũng dịu lại đôi phần: "Mặc dù 
nói vậu có lẽ hơi khoa trương quá sự thực một chút, nhưng theo tôi được biết, vào thời điểm 
trước khi Thổ Phồn sụp đổ, Qua Ba tộc chọn người vào Đạo quân Ánh sáng đúng là lúc bắt đầu 
từ khi trẻ con của họ còn đỏ hỏn. Còn cụ thể như thế nào thì tôi không rõ lắm, có điều là cái 
danh hiệu đội quân vô địch nàu không phải là tùy tiện mà gán lên được. 


Trác Mộc Cường Ba nghe đến mê mẩn tâm thần, đến nỗi quên cả gãi cổ cho Cương Lạp. Con 
chó liền há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại phát ra những tiếng rên ư ử ngắn hơi. Trác Mộc 


Trang 971/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba vuốt ve mấy cái, nó mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cương Nhật Phổ Bạc liếc mắt nhìn 
Cương Lạp, rồi lại bảo Trác Mộc Cường Ba: "Ưm, còn một quan điểm nữa về Tử kỳ lân. Còn 
nhớ lần trước tôi từng nói với cậu, Tử kỳ lân sinh ra là do di truyền cách đời không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Còn nhớ." 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Thực ra, về điểm này, tôi còn được nghe nói đến một quan điểm 
khác nữa, có điều khi ấy thật tình là không biết nên nói với cậu như thế nào cả." 


Trác Mộc Cường Ba hơi nhổm người lên: "Hả? Cũng liên quan đến Đạo quân Ánh sáng ư? " 


Cương Nhật gật đầu nói: "Quan điểm đó cho rằng Tử kỳ lân, có khả năng chính là kết quả phối 
giống nhân tạo của các binh sĩ trong Đạo quân Ảnh sáng." 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến độ không thốt nổi tiếng nào. Cương Nhật lại tiếp lời: "Cậu 
biết rồi đấu, ngoại trừ trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết, Tử kỳ lân chỉ xuất hiện 
một lần duy nhất trong lịch sử, chính là cái lần Tạng vương Lãng Đạt Mã đi săn bị tập kích ấu, 
chắc là cậu còn nhớ..." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc lại nói tiếp: "Có điều, theo những gì tôi biết 
được, lần đó Lãng Đạt Mã xuất tuần không phải để đi săn thú, mà là ông ta nhận được tin báo 
phát hiện ra tung tích của Đạo quân Anh sáng." Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng hỏi: "Y anh 
là..." 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Con Tử kỳ lân ấu, có khả năng là do Đạo quân Ánh sáng thả ra để 
uụ hiếp truy binh. Cậu thử nghĩ xem, thân làm người lãnh đạo cao nhất của vương triều Thổ 
Phồn, lúc nào cũng có một nhóm thân vệ do các binh sĩ trong Đạo quân Ánh sáng hợp thành ở 
bên cạnh bảo vệ, làm sao ông ta không biết đạo quân ấy đáng sợ đến mức nào. Cả một cánh 
quân như thế đột nhiên biến mất, liệu Lãng Đạt Mã có thể không lo lắng hay sao? Nếu đội quân 
ấu có ngày xoay đầu mũi giáo phản lại Thổ Phỏn, chỉ sợ là bất cứ vị Tạng vương nào hiểu 
chuyện cũng ắt phải ăn ngủ không yên. Thử hỏi, ngoài Đạo quân Ánh sáng ra, còn lực lượng 
nào có thể khiến một vị Tạng vương nằm bệnh liệt giường không dậy nổi chứ? " 


Nhạc Dương kêu lên: "Sao lại thế được? Chẳng lẽ khi đó Đạo quân Ánh sáng là quân nổi loạn à? 
Chẳng phải bọn họ chỉ trung thành với người thống trị tối cao thôi hay sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười cười nói: "Ai bảo họ trung thành với người thống trị tối cao? Mặc dù 
tín ngưỡng của họ phù hợp với yêu cầu của người thống trị cao nhất, nhưng không phải họ tận 
trung với người thống trị. Tương truyền, ước định này là lời hứa của Tạng vương Tùng Tán Can 
Bố khi thu phục bộ tộc Qua Ba, bọn họ nghe lệnh tướng quân chỉ huy cao nhất của mình, 
nhưng vẫn giữ nguyên tín ngưỡng và lãnh tụ tỉnh thần. Mà tướng chỉ huy cao nhât của Đạo quân 
Ánh sáng, là hai gia tộc lớn đến từ Tượng Hùng, cũng tức là Nương thị và Vi thị; chỉ có lãnh tụ 
tỉnh thần mới là người duy nhất họ thực sự tận lòng trung, vị lãnh tụ tỉnh thần này là Đại Bản Ba 
trong tộc, tương truyền chính là hậu duệ đích truyền của Tứ đại Vu vương năm xưa. Sự việc Đạo 
quân Ánh sáng mất tích năm đó, nhất định là có liên quan đến vị Đại Bản Ba kia, bởi vì ngoại 
trừ ông ta, không ai có khả năng khiến toàn bộ Đạo quân Ánh sáng đột nhiên biến mất không 
tăm tích như thế cả. Có điều nếu nói là nổi loạn thì cũng không phải, dù sao thì họ cũng không 
hề có bất cứ hành động nào gây bất lợi cho Tạng vương hay quân đội Thổ Phỏn khi ấu. Bọn họ 
chỉ biến mất mà thôi, biến mất một cách triệt để trên thế gian này! " 


Trang 972/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lại hỏi: "Lần này thì tôi thật sự hồ đồ rồi, một đội quân không trung thành với 
người thống trị cao nhất thì kẻ thống trị nào dám dùng chứ? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Sự việc này giải thích ra thì phức tạp lắm, liên quan đến thuật cân 
bằng cán cân sức mạnh của người thống trị, tôi chỉ có thể nói, tình hình khi ấy hơi giống với lúc 
quân Thanh nhập quan chia sắc phong cho Tam phiên 1. Muốn để các gia tộc từ nơi khác đến 
bán mạng cho mình, nếu gia tộc ấy là những kẻ giỏi chỉnh chiến đánh trận, thì buộc phải cấp 
cho bọn họ quân đội và một số quyền tự trị, đồng thời cũng lại phải khiến cho bọn họ không tạo 
phản. Điều này yêu cầu người thống trị không những phải có đủ lòng tự tin và sức hấp dẫn, mà 
còn phải có thủ đoạn tương đối tỉnh diệu nữa. Cậu thử nghĩ xem, gia tộc Nương thị và Vi thị 
nghe lệnh của Tạng vương, Đạo quân Ánh sáng lại nghe lệnh của Nương thị và Vi thị, mà thống 
soái cao nhất của Đạo quân Ánh sáng là do người trong hai gia tộc ấy luân phiên đảm nhiệm, 
cũng có nghĩa Tạng vương có thể thay đổi quyên thống soái tối cao của hai gia tộc này đối với 
Đạo quân Ánh sáng bất cứ thời điểm nào. Nếu cậu muốn tạo phản, xin lỗi nhé, đối tượng duụ 
nhất mà Đạo quân Ánh sáng thực sự trung thành tuyệt đối chỉ có một mình Đại Bản Ba của họ 
mà thôi, nhưng vị Đại Bản Ba này lại không có thực quyền, không trực tiếp lãnh đạo các binh sĩ. 
Bởi vậy, mối quan hệ giữa Tạng vương, thống soái tối cao của Đạo quân Ánh sáng, và lãnh tụ 
tinh thần của họ là hết sức phức tạp rối rắm, hình thành nên một sự cân bằng quyền lực vô cùng 
vi diệu, kết quả cuối cùng là, hai người sau đều phải ra sức tỏ rõ sự trung thành với Tạng vương. 
Riêng việc Đạo quân Ánh sáng mất tích, rõ ràng vấn để cũng nằm ở giữa ba đỉnh tam giác 
quyền lực này, điều duy nhất mà chúng ta có thể biết là, lúc đó đã xảy ra một sự kiện gì đó, sự 
kiện ấu có ảnh hưởng đến mỗi một thành viên trong Đạo quân Ánh sáng, chú ý, mỗi một thành 
viên. Bởi vì nếu như một người trong số họ đi cáo giác, Đạo quân Ánh sáng cũng không thể 
biến mất một cách lặng lẽ âm thảm đến thế, mà còn mang theo cả toàn bộ các châu báu tàng 
trữ trong Tứ phương miếu nữal Theo những gì tôi biết, Tạng vương Lãng Đạt Mã tuyệt đối 
không hẻ hay biết gì về chuyện này, bởi vì cả Đạo quân Ánh sáng canh giữ trước cửa cung điện 
của ông ta đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Sự việc này khiến Lãng Đạt Mã chấn 
động hơn bất cứ người nào khác, bằng không ông ta đã không hạ lệnh dù phải đào sâu ba thước 
đất cũng phải tìm ra tung tích cả Đạo quân Ánh sáng, mà cũng không đích thân dẫn quân đi truụ 
xét đầu mối về bọn họ như thế. Cả đến trước khi chết, ông ta vẫn còn hoài nghỉ liệu có phải 
mình diệt Phật triệt để quá khiến cho Đạo quân Ánh sáng bỏ đi hay không, thậm chí còn định 
kiểm điểm lại hành vi ấy của mình, suy nghĩ lại về vai trò của Phật giáo đối với quốc gia. Còn về 
quan hệ giữa hai gia tộc Vi thị và Nương thị với Đạo quân Ánh sáng, từ thời kỳ vương triều Thổ 
Phồn đã có lời đồn. Một là nói Nương thị đã có hiệp nghị bí mật với Qua Ba tộc, xét cho cùng 
thì chính bọn họ đã đưa ra để nghị chiêu nạp bộ tộc ấu vào Đạo quân Ánh sáng. Ngoài ra còn 
một thuyết khác, nói Vi thị đã lợi dụng dược vật để khống chế Đạo quân Ánh sáng và tộc 
trưởng, Đại Bản Ba của Qua Ba tộc... Những tin đồn này đã tự động tan biến sau đêm Đạo quân 
Ánh sáng biến mất. Nhưng có một điểm lạ, đó là hai gia tộc nàu dường như đã biết được chuyện 
gì đó đằng sau cuộc thoát lụ của Đạo quân Ánh sáng. Dù sao thì sau khi đám người kia bỏ đi, 
bọn họ cũng không cuống quýớt lên tìm kiếm như Tạng vương, mà sau khi Lãng Đạt Mã qua đời, 
cả hai gia tộc này đều trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực mới, dường như bọn họ 
không hề lo lắng đạo quân ấy sẽ trở thành mối uy hiếp của mình, không biết rốt cuộc họ đã 
nắm giữ được bí mật gì nữa." 


Nhạc Dương nói: "Vậy, Vi thị và Nương thị có hậu nhân không? ” 


"Không, " Cương Nhật Phổ Bạc trầm giọng đáp, "những kẻ chìm đắm với quyên lực, cuối cùng 


Trang 973/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sẽ bị quyền lực hủy diệt. Theo tôi được biết, hai đại gia tộc huy hoàng năm xưa cuối cùng đã tan 
thành tro bụi trong khói lửa chiến tranh, và một chút nội tình mà họ biết được đó, cũng bị mang 
theo xuống mồ rồi. Không còn một ai biết tung tích của Đạo quân Ánh sáng và nguyên nhân tại 
sao họ biến mất cả, từ đó về sau, phàm là kẻ nào muốn tìm hiểu về Bạc Ba La thần miếu và 
Đạo quân Ánh sáng, đến sau cùng đều nhận được sự trừng phạt đích đáng! " Giọng anh ta bỗng 
trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nghe mà đều ngẩn ra, cả 
Cương Lạp cũng nghến lên khỏi đùi Trác Mộc Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc biết mình lỡ lời, 
lại dịu giọng: "Nói đi quá xa rồi, vốn là định nói chuyện Tử kỳ lân kia mà, cậu xem đấy, đã kéo đi 
xa tới tận đâu rồi không biết. Đoạn anh lại rót cho mình thêm một bát rượu, nhưng rõ ràng là đã 
không thể bình tĩnh lại được, miệng ho sù sụ một tràng, gương mặt đỏ bừng cả lên. Cương Lạp 
dịu dàng rên ư ử bước đến, hai chân trước gác lên lưng Cương Nhật Phổ Bạc kẽ đập đập, hệt 
như cô a hoàn đang đấm lưng cho lão gia vậu. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương ngạc nhiên 
đến bản thần cả người ra. Nhạc Dương không kìm nổi thảm nghĩ, con Cương Lạp ấy, thật đúng 
một con chó ngao hay sao? Nếu mình có một con như thế thì tốt quái 


Cương Nhật Phổ Bạc xua tay ý bảo không cần, một lúc sau cơn ho ngừng lại, anh ta mới cất lời 
nói tiếp: "Các cậu đều biết cả rồi, phong tục sống chung với lũ sói của bộ tộc Qua Ba mấy ngàn 
năm nay chưa từng thay đổi, cho dù về sau có chiến ngao gia nhập, địa vị của loài sói cũng 
không hề có chút biến động, chẳng qua chỉ là thêm lũ chó ngao có địa vị đồng đẳng với sói mà 
thôi. Vậy thì, sẽ dẫn đến một vấn đề mới... khi chó ngao và sói ở cùng nhau, bọn chúng sẽ sống 
như thế nào, sẽ xử sự với ra sao? Ngoài ra, vì nhu cầu của chiến tranh, chó ngao thông thường 
về thể hình hay về sức mạnh và tốc độ đều không thể hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn, các binh sĩ 
trong Đạo quân Ánh sáng cần chiến ngao của họ có thể hình lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, nanh 
vuốt sắc bén hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa..., phải thế nào mới làm được điều đó? Vậy là, 
dựa trên cơ sở này, chúng ta có một giả thiết, có lẽ mới ban đầu, đây chỉ là một sự tình cờ, tiếc 
là, chó ngao cùng với lũ sói sống chung với chúng, đã sản sinh ra thế hệ sau, khi các binh sĩ Đạo 
quân Ánh sáng phát hiện giống vật ấu có sức chiến đấu mạnh hơn, liền bắt đầu cho gây giống 
nhân tạo..." 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến nỗi quên cả vuốt lông cho Cương Lạp đang nằm trong lòng 
mình, ngần ngơ thốt lên: "Y anh là, Tử kỳ lân..." 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, nói: "Dựa theo giả thiết nàu, Tử kỳ lân, có lẽ không chỉ Tử kỳ lân, 
mà còn cả một số thánh thú, linh ngao khác, có lẽ chúng chính là một loại lang ngao, hoặc giả 
có thể gọi là ngao lang, giống như là sư hổ thú của ngày này vậu." 


Nhạc Dương hỏi: “Tại sao lại gọi là giả thiết? Đây chỉ là suy đoán của chú thôi à, không có 
chứng cớ gì sao? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc lại khẽ gật đầu: "Đúng vậu, Đạo quân Ánh sáng trong thời đại Thổ Phồn 
đã là một câu đố rồi, không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào, đến cả các đại 
thần quyên quú, thậm chí cả Tạng vương, cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đã đạt chuẩn 
của đạo quân ấy mà thôi. Đồng thời, cũng không người nào biết được họ sử dụng phương pháp 
gì để thuần dưỡng chiến ngao cả, tất cả đều chỉ có thể suy đoán. Có điều, giả thiết vừa nãy hoàn 
toàn không phải đột nhiên lóe lên trong ú nghĩ hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết luận người 
xưa đã trải qua vô số suy đoán và nhiều lần cân nhắc mới rút ra được, đích thực là nó có thẻ giải 
thích được những điểm phi thường ở một số giống ngao hiếm mà chúng ta vẫn thấy ngày nay." 
Anh ta ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "ví dụ như Cương Lạp chẳng hạn..." 


Trang 974/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Lạp nghe nhắc đến tên mình, lè lưỡi ngước đầu lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương 
Nhật Phổ Bạc nâng mặt con chó lên, nói: "Cương Lạp của tôi, tổ tiên của nó có lẽ chính là một 
con ngao bối hoặc là bối ngao." 


"Bối ngao? " đội trưởng Hồ Dương cảm thấy diễn đạt như vậu hết sức mới lạ. 


Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tau vào Trác Mộc Cường Ba nói: "Cường Ba biết đấy, cậu ấy có thể lụ 
giải cho các cậu được.” 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã nghĩ đến rồi, so với giả thiết di truyền cách đời gã đưa ra thì giả 
thiết nàu đáng tin cậu hơn nhiều. Chính xác, nếu là bối ngao thì Trác Mộc Cường Ba vô cùng 
mừng rỡ, đâu là một hướng tư duy hoàn toàn mới, trước đây Cương Nhật Phổ Bạc không nói 
cho gã biết, rõ ràng là vì còn vướng mắc những chuyện liên quan đến Đạo quân Ánh sáng. Gã 
đột nhiên phát hiện ra, Đạo quân Ánh sáng và chiến ngao không ngờ lại có mối liên hệ vô cùng 
mật thiết. 


Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, sắc mặt lúc thì mừng vui, lúc lại tỏ 
ra kinh ngạc, không nén nổi tò mò kêu lên: "Cường Ba thiếu gia, đừng có vui trộm một mình 
nữa chứ, nói đi xem nào, bối ngao rốt cuộc là giống gì thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bối, là biến chủng của sói, cũng có người nói là một loại hoàn toàn 
khác với sói, nhưng chuyện chúng sống chung với sói thì không thể nghi ngờ nữa, chỉ là đến 
ngày nau không còn ai trông thấy nữa mà thôi. Trong các ghi chép cổ, con bối, toàn thân trắng 
như tuyết, hai chỉ trước thiên sinh tàn khuyết, cần một con sói khác cõng mới đi được, nhưng nó 
sở hữu trí tuệ rất cao, đảm nhận vai trò như quân sư trong đàn sói. Đàn sói nào mà có một con 
bối, thì khả năng săn bắt của đàn sẽ nâng cao lên gấp mấy lần, cho dù cổ nhân của chúng ta đã 
tiến lên thời đại canh nông thì cũng không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ có thể mắng chửi là 
"lang bối vi gian" 2 mà thôi, câu thành ngữ này cũng chính là từ đó mà ra đấy. Nếu bảo Hải lam 
thú chính là bối ngao, thì chúng ta có thể giải thích tại sao chúng thông minh đến thế rồi. Chính 
xác, đây là một giả thiết rất có khả năng..." 


Nhạc Dương nhìn Cương Lạp hỏi: "Cương Lạp thông minh lắm à? " 


Không ngờ, anh vừa dứt lời, Cương Lạp đã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bất ngờ phát ra một tiếng 
"oắc..." Nhạc Dương lại giật thót mình ngạc nhiên. 


Cương Nhật Phổ Bạc lại rót đầu chén rượu của mọi người, nói: "Những điều tôi có thể nói với 
các cậu chỉ có ngần ấy thôi, những đầu mối khác, các cậu có thể tìm được trong những nguồn tư 
liệu khác. Đương nhiên, nếu các cậu tìm được hậu nhân của tộc Qua Ba, biết đâu họ có thể cho 
các cậu biết nhiều hơn nữa cũng nên. " 


Nhạc Dương ngạc nhiên thốt: "Hậu nhân của bộ tộc Qua Ba? Chẳng phải toàn bộ bọn họ đã 
đến Hương Ba La rồi hay sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Ai bảo cậu thế? Cậu trai trẻ, cậu phải phân biệt cho rõ quan hệ 
giữa Đạo quân Ánh sáng và bộ tộc Qua Ba. Đạo quân Ánh sáng là người trong bộ tộc Qua Ba tổ 
chức thành, nhưng thế hoàn toàn không có nghĩa là Đạo quân Ánh sáng chính là toàn bộ người 
trong tộc Qua Bal Năm xưa khi bộ tộc Qua Ba gia nhập vương triều Thổ Phồn, đã bị chia làm 
ba nhánh, những binh sĩ cường tráng nhất được lựa chọn để gia nhập Đạo quân Ánh sáng, binh 


Trang 975/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sĩ bình thường thì lại ở lẫn trong các cánh quân khác, những người khác trong bộ tộc vẫn là bình 
dân bách tính. Những người mang châu báu ở Tứ phương miếu biến mất chỉ trong một đêm, về 
sau lại xây dựng nên Bạc Ba La thần miếu, chỉ có Đạo quân Ánh sáng thôi! Còn bộc tộc Qua 
Ba, thì vẫn ở lại sinh sống trên cao nguyên, có điều, bọn họ không thể không che dấu hành 
tung, sống cuộc đời của những kẻ trốn tránh ấn nấp. Nói tới đâu, gương mặt Cương Nhật Phổ 
Bạc thoáng hiện lên một nụ cười đượm nét bị thương, "Ngay hồi trước Giải phóng ấy, vẫn còn 
có người trông thấy người tộc Qua Ba bọn họ cũng như đám người Đạt Mã kia kìa, ở trong dãu 
Himalava, sống nguyên thủy, đốt nương làm rẫy, du canh du cư.” 


“Tại sao họ không đi theo Đạo quân Ánh sáng nhỉ? " Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên, "Có lẽ 
nào, đến cả bọn họ cũng không biết Đạo quân Anh sáng kia đi đâu hay sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói: "Đúng thế, Đạo quân Ánh sáng biến mất quá bất ngờ. Sau khi 
họ bỏ đi, số phận của những người Qua Ba còn lại thật sự rất bi thảm. Họ tự nhận mình là dân 
tộc bị lưu đày, những binh sĩ đang bảo vệ họ - bảo vệ bộ tộc Qua Ba, đồng thời là trụ chống 
mạnh nhất của vương triều Thổ Phỏn, đã đột nhiên biến mất. Khi vương triều sụp đổ, bộ tộc 
Qua Ba cũng chịu sự đàn áp cực lớn, có thể kéo dài kiếp sống tàn tạ ấy đến ngày nay, cũng coi 
như là một kỳ tích rồi." 


Trong lòng Nhạc Dương v còn đầy rẫy nghi vấn, bỗng nghe Trác Mộc Cường Ba nói: "Cám ơn 
anh, đối với chúng tôi mà nói, những tin tức này thực sự rất quan trọng..." 


"Gượm đãi " Nhạc Dương đột nhiên ngắt lời, vẻ nghi hoặc lộ ra trên khuôn mặt, anh đưa mắt 
nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc chú là người như thế nào? " Trác Mộc 
Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đều ngẩn ra, tròn xoe mắt nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương 
lại nói: "Cường Ba thiếu gia, ở đây có vấn đề. Anh thử nghĩ mà xem, tại sao chú ấu lại biết nhiều 
chuyện như thế? Những chuyện thế này, chúng ta nghiên cứu bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng đã 
bao giờ nghe nói đến đâu! Trong các tư liệu mà những người đi trước nghiên cứu, cũng không 
hề nhắc đến. "Nói tới đây, anh lại quay sang phía Cương Nhật Phổ Bạc, "Từ đâu chú có được 
những thông tin này? Tại sao chú lại sống trên con đường lên núi của chúng tôi? Rốt cuộc chú là 
ai? Chú..." 


Trác Mộc Cường Ba ngăn Nhạc Dương lại, nói: "Đủ rồi, Nhạc Dương, đừng có đoán bậy đoán 
bạ nữa, cậu... cậu vô lễ quá rồi đấy! Gã cũng không biết phải phê bình anh chàng thích hỏi cho 
đến rốt ráo tận cùng này như thế nào nữa, càng tệ hại hơn nữa là, trong lòng gã cũng nảy sinh 
những nghỉ vấn hệt như Nhạc Dương vậy. 


Cương Lạp thấy anh chàng này tuổi không lớn lắm, lại không phải quen thuộc gì cho cam mà 
dám chất vấn Cương Nhật Phổ Bạc, liền đột nhiên đứng phắt dậu trước mặt chủ nhân, lần này 
trong mắt nó đã lóe lên sát khí ghê người, rõ ràng là đứng vên bất động, vậy mà lại khiến người 
ta có cảm giác có thể lao bổ tới bất cứ lúc nào. Không hiểu vì sao, Nhạc Dương chợt cảm thấu 
hơi sợ hãi. 


Cương Nhật Phổ Bạc nhấc tay ấn Cương Lạp xuống, cười ha hả nói: "Cậu trai trẻ, rốt cuộc các 
cậu điều tra nghiên cứu về Bạc Ba La và Đạo quân Ảnh sáng bao nhiêu năm rồi? " 


Nhạc Dương nhất thời tắc tị. Cương Nhật Phổ Bạc lại tiếp lời: "Tôi nghe nói, năm đó người dò 
hỏi được thông tin về Bạc Ba La thần miếu chẳng qua chỉ là nghe qua đoạn truyền thuyết từ 
miệng nghệ nhân hát xướng dân gian mà thôi, nếu thực sự truy ngược trở lại, thì còn chưa có 


Trang 976/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến hai trăm năm lịch sử, còn đến khi dân nước ta biết về Bạc Ba La thì đã là cuối đời Thanh, 
đầu đời dân quốc, tính ra chỉ có trăm năm mà thôi. Thế cậu có biết, thời gian gia tộc chúng tôi 
và Đạo quân Ánh sáng mắc mớ với nhau, đã trải qua hơn nghìn năm rồi hau không! Hơn một 
nghìn năm đấy! Kể từ ngày bọn họ biến mất khỏi cõi đời này! " 


Nhạc Dương đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên tỏ vẻ kính trọng: "Chú... chú chính là hậu 
nhân của bộ tộc Qua Bai ” 


Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười lắc đầu: "Cậu trai trẻ, đừng tự tin như thế, lần này thì cậu lầm 
rồi, tôi không phải hậu nhân của bộ tộc Qua Ba đâu." 


Anh ta khó che dấu nổi nét thê lương trên gương mặt, thở dài nói: "Nhưng gia tộc chúng tôi, lại 
phải gánh trên lưng mình vận mệnh hệt như hậu nhân của bộ tộc ấu, vì thế, tôi có thể cảm nhận 
được cảnh ngộ của những hậu nhân bộ tộc Qua Ba bị vứt bỏ lại trên cao nguyên ấy. Tất cả 


Tự TY 


những gì họ trải qua, có lẽ là rất giống với những gì gia tộc chúng tôi đã từng gặp phải. 
Nhạc Dương lại hỏi: "Rốt cuộc thì chú là ai? " 


Cương Nhật Phổ Bạc lộ thần sắc đau đớn bi thương, Cương Lạp thì rên "ư ử", dúi đầu vào ngực 
chủ nhân, khe khẽ cọ cọ. đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền lên tiếng: "Đủ rồi Nhạc Dương, 
mỗi người đều có bí mật của riêng mình..." Nhạc Dương ngừng chất vấn, đột nhiên sực nhớ lại 
lời của Lữ Cánh Nam đã từng chỉ bảo: "Nhạc Dương, hãy nhớ cho kỹ, mỗi người đều có bí mật 
của riêng mình. Khi chất vấn người ta, cần phải phân biệt rõ ràng lúc nào là thẩm vấn kẻ địch, 
lúc nào là bạn bè trò chuyện. Hỏi cũng cần rất nhiều kỹ xảo đói " 


Trác Mộc Cường Ba đang không biết xin lỗi Cương Nhật Phổ Bạc thế nào, thì Cương Lạp đã 
đột nhiên đứng phắt lên khỏi lòng anh ta, cảnh giác nhìn ra cửa, hai tai dựng đứng lên, khẽ nhúc 
nhích, tựa như đang tìm thông tin gì đó trong không khí, rồi đột nhiên nó ngoảnh đầu lại sủa lên 
một tiếng với Cương Nhật Phổ Bạc, tiếng sủa vang dội, đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng giật 
thót nảy người. 


Cương Nhật Phổ Bạc giật mình sực tỉnh khỏi cơn bị thương, hỏi Cương Lạp: "Bắt đầu rồi hả? " 
Cương Lạp lại đáp hai tiếng nữa. Cương Nhật liền vịn tay nhảy xuống giường, bảo Trác Mộc 
Cường Ba: "Giờ không nói mấy chuyện này nữa, tôi dẫn các cậu đi xem một màn kịch hay, đảm 
bảo là các cậu sống ngần này tuổi rồi cũng chưa từng thấy bao giờ đâu. Để tôi lấu ít đồ đã, 
Cương Lạp, mở cửa ra.” 


Chú Thích 


Tran 


1. Tam phiên: vốn là các tướng cũ của nhà Minh đầu hàng người Nữ chân, có công trợ giúp họ xâm nhập Trung 
nguyên, về sau được nhà Thanh phong vương tước, trấn nhậm ở mấy tỉnh phía Nam: Bình Tây vương Ngô Tam 
Quế ở Vân Nam - Quý Châu; Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ ở Quảng Đông; Tĩnh Nam vương Cảnh Trọng 
Minh ở Phúc Kiến. Sau này làm phản, qua cuộc chiến Tam phiên chi loạn (1673- 1681) lần lượt bị hoàng đế Khang 
Hụ tiêu diệt và xóa bỏ đất phong. 


2. Lang bối vi gian: cấu kết với nhau để làm chuyện xấu. 


Trang 977/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7 - Sói 


Lạt ma Á La quan sát kỹ Cương Lạp, đoạn gật đầu nói: "Không sai, chiến ngao không cần con 
người ra lệnh, chúng sẽ tự căn cứ vào tình hình trên chiến trường mà phán đoán ra thực lực của 
hai bên địch ta. Nếu trong cuộc đọ sức vừa nãy, bên cạnh có một con chiến ngao, nó sẽ ra taU 
vào khoảnh khắc chiêu số của tôi kết thúc, biến hóa đã hết, tấn công lúc đối phương không 
phòng bị, một đòn là chí mạng ngay. "Không hiểu vì sao, nhìn thấy Cương Lạp chiến đấu, lại 
nghe lạt ma Á La nới đến chiến ngao, Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ đến ba anh em nhà sói 
xám họ gặp ở Khả Khả Tây Lý. Cũng đã gần hai năm rồi, không biết ba anh em nhà chúng bây 
giờ ra sao, bàn tau gã lần đến chiếc túi đựng đồ quú, câu sáo xương vẫn lặng lẽ nằm bên trong 
đó. 


Nhạc Dương và Trương Lập cũng chạy đến, hấp tấp hỏi: "Vừa nãy sao thế, hình như tôi thấu 
chú Cương Nhật Phổ Bạc và đại sư đánh nhau hả? " 


"Không có gì." Lạt ma Á La điểm đạm lắc đảu, "Anh Cương... Cương Nhật Phổ Bạc này là một 
võ sĩ, vừa nãu chúng tôi thử sức một chút thôi." Ông đưa mắt liếc sang phía Cương Nhật Phổ 
Bạc, chỉ thấy anh ta đang nói mấy câu gì đó với anh chàng người Đạt Mã tên là Kiên Tăng kia. 
Chàng trai trẻ biến sắc, lắc đầu lia lịa, rồi lại ngược sang phía họ, gật gật đầu không ngừng... 


"Các vị! Các vị! " Cương Nhật Phổ Bạc lớn tiếng nói, "Các vị, tôi định đưa Cường Ba đến một 
nơi, nhưng mà ở chỗ ấu, chỗ ấu hơi nguy hiểm một chút. Tôi thấu tất cả đều là người từng được 
huấn luyện, không biết mọi người có muốn đi chung không? Nếu không thích, thì giờ Kiên Tăng 
phải về làng, cậu ấy sẽ đưa mọi người về." 


Trương Lập cũng nghe Nhạc Dương nhắc đến chuyện này, liền cao giọng hỏi: "Chú Cương Nhật 
Phổ Bạc à, thế chúng ta đi đâu vậy? " 


Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh sang nhìn Nhạc Dương và Trương Lập: "Các chàng trai, hai cậu 
có sợ sói không? ” 


Nhạc Dương còn chưa kịp đáp lời, hai mắt Trác Mộc Cường Ba đã sáng rực lên, trông hệt đứa 
trẻ sáu tuổi đột nhiên nghe thấy sắp được đi công viên Disney vậy. Gã vội hỏi: "Sói! Ở đâu có 
sói hả? Phát hiện ra lúc nào thế? Lần trước tôi đến có nghe anh nói gì đâu? " Cương Nhật Phổ 
Bạc mỉm cười: "Tôi đã bảo chắc chắn cậu sẽ hứng thú mà. Sau khi cậu đi lũ sói mới đến vùng 
nàu, trước sau ba đợt, đặc biệt là đợt cuối cùng, tôi đảm bảo là cậu chưa thấy bao giờ. Hôm na 
chúng có chiến dịch lớn, thế nào, có muốn đi xem không? " 


Nhạc Dương thắc mắc: "Chiến dịch lớn gì vậy? " 


Cương Nhật Phổ Bạc đáp: "Mấy hôm trước có một đàn bò Yak hoang đi qua lãnh địa của lũ sói, 
bị đàn sói bao vây rồi. Hôm nay, bọn chúng sẽ quyết chiến một trận. Cương Lạp đã ngửi thấu 
mùi thuốc súng, giờ đi nhanh nhanh lên thì vừa vặn kịp xem đó.” 


"Gì hả, đàn sói và đàn bò Yak quyết chiến hải! " Nhạc Dương kích động đến nỗi lạc cả giọng đi. 
Từ sau khi nghe lạt ma Á La kể chuyện thú chiến, bọn họ vẫn cứ cảm khái rằng mình sinh muộn 
mất một nghìn năm, giờ ở ngay trước mắt lại có một màn hay như vậy, có lẽ so với cuộc chiến 


Trang 978/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


năm xưa cũng không khác nhau là mấy đâu. 


Cương Nhật Phổ Bạc nhìn mọi người, Nhạc Dương và Trương Lập thì kêu gào nhất định đòi đi 
cho được, lạt ma Á La thì thế nào cũng xong, đội trưởng Hồ Dương thoáng suy nghĩ một chút 
rồi nói: "Cũng tốt, tiện thể thăm dò địa hình luôn." Ba Tang dường như đang nhớ lại chuyện gì 
đó trong quá khứ, khóe miệng giật giật liên hồi, không nói câu nào, thấy Nhạc Dương ngước 
nhìn sang, anh ta lại kiên định gật đầu. 


Mọi người thương lượng một hồi, ai cũng đồng ý đi, Kiên Tăng trở về làng trước, rồi cả đám 
người còn lại tiếp tục theo chân Cương Lạp, trèo lên dốc phía Nam. 


Cương Nhật Phổ Bạc nhìn lại, thấy tính cả mình vào thì tổng cộng đã có tám thành viên, không 
khỏi lầm bẩm nói: "Tám người, hơi nhiều rồi, cũng không biết là tốt hay không tốt nữa." Anh ta 
trông thấy thiết bị đo đạc trong tay Nhạc Dương, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trác 
Mộc Cường Ba: "Các cậu có thiết bị liên lạc gì không? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc cuống lên nói: "Tắt hết, tắt hết, sẽ bị phát 
hiện đấu." Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, không biết sóng điện từ có thể bị bầy sói phát hiện 
ra hau không, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã lo lắng như thế, thì gã cũng đành báo lại tình hình 
cho Lữ Cánh Nam rõ, rồi cùng mọi người tắt hết các thiết bị truyền tin. 


Đi thêm một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Lũ sói đến vùng này từ khi nào thế? " 


Nhạc Dương cũng hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu con bò Yak hoang? Nghe khẩu khí lúc nãy của 
chú thì dường như bầy sói chiếm ưu thế hơn phải không? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nhìn hai người hai bên trái phải của mình, rồi trả lời Nhạc Dương trước: 
"Bầy bò Yak hoang ấy độ chừng có năm sáu chục con. Có điều sói là thiên địch của bò Yak, có 
lúc ba hay năm con sói đã có thể khiến cả bầy bò Yak hoảng loạn thất kinh rồi, huống hồ là lần 
này chúng không hề chiếm ưu thế về số lượng. Tôi cho rằng chúng thất bại là cái chắc, chúng ta 
xem là xem bầy sói dùng cách nào để chiến thắng thôi." 


Nghe nói bầy bò Yak không chiếm ưu thế về số lượng, Trác Mộc Cường Ba bất giác liếc mắt 
sang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc cũng biết gã định nói gì, liển đáp luôn: 
"Cậu đi xem là biết ngay thôi, bầy sói nàu đảm bảo khác với tất cả những bầy sói mà cậu từng 
thấu trước đâu." Nói rồi anh ta ngước nhìn lên phía trước, thấu Cương Lạp đang chạy ở phía xa, 
mới trả lời câu hỏi đầu tiên của Trác Mộc Cường Ba, "Lúc trước tôi nói rồi còn gì, trước sau có 
ba đợt, đại khái là sau khi cậu đi không bao lâu thì đợt đầu tiên đến, Cương Lạp phát hiện ra 
bọn chúng. Con đầu đàn trước đây thì tôi chưa gặp lần nào, có điều thủ lĩnh của chúng bây giờ là 
một con sói trắng, một con Bạch nhãn lang! " 


Cương Nhật Phổ Bạc gần giọng nói, nhưng lại hạ giọng xuống rất thấp: "Đàn sói thứ hai đến 
đây vào khoảng bốn năm trước, chúng với đàn sói đầu tiên mỗi bọn chiếm một khu, từ trước đến 
giờ đều không có xung đột gì, con đầu đàn chắc là đã già rồi, lưng nó gù lên hơi giống lưng bò 
Yak hoang, tôi gọi nó là con Lưng gù. Hai đàn sói nàu đều chẳng khác gì các đàn sói thông 
thường cả, một đàn kiểu gia tộc, có khoảng mười lăm mười sáu con; đàn thứ hai là kiểu tập 
đoàn, đại khái có khoảng hai bảy hai tám con gì đó, theo tôi quan sát thì đại khái đàn này do 
bốn gia tộc sói hợp lại mà thành, nếu không phải do Cương Lạp thì có khi tôi cũng chẳng buồn 
quan tâm đến sự tồn tại của chúng làm gì. Nhưng đàn sói thứ ba thì hơi có chút cổ quái, nếu kết 


Trang 979/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quả mấy lần thống kê của tôi chính xác, thì tổng số lượng bọn chúng là khoảng tầm trên dưới hai 
trăm con.” 


Đội trưởng Hồ Dương trọn tròn mắt lên: "Không thể như vậy được! " 
Nhạc Dương tò mò thắc mắc: "Sao lại không thể chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Cậu không hiểu loài sói rồi, tuy sói là động vật quần cư, nhưng 
quần cư không có nghĩa là tụ tập một cách vô độ, điều nàu do nhiều nhân tố khác nhau như môi 
trường, thức ăn, gia tộc... kết hợp lại quyết định. Một đàn sói thông thường chính là một gia tộc, 
do một cặp vợ chồng sói đầu đàn dẫn các con cùng đi săn mỏi, số lượng từ bảy đến mười hai 
con là ưu việt nhất, cực kỳ ít thấy đàn nào vượt quá hai mươi con. Chỉ khi đến mùa đông, con 
mồi ít đi, cần phải vâu bắt các con mồi lớn thì mấy gia tộc sói đã quen biết, lại có lãnh địa gần 
nhau mới tập hợp lại thành một đàn lớn, có điều đông nhất thì số lượng cũng chỉ tầm ba bốn 
chục con, do một đôi vợ chồng sói ưu tú nhất, kinh nghiệm phong phú nhất làm thủ lĩnh. Còn 
chuyện hai trăm con sói tập trung một chỗ thì ít nhất là tôi chưa từng thấy bao giờ, chỉ có trong 
tiểu thuyết mới viết như vậy thôi. Việc này liên quan đến vấn đề số lượng vật săn và phân chia 
chiến lợi phẩm... vì khi bầy sói đi săn thì mỗi một con sói trưởng thành đều phải tham gia chiến 
đấu, hơn nữa còn phải đảm bảo rằng mỗi một con sói trưởng thành đều được phân chia cho đủ 
lượng thức ăn dành cho nó. Phải biết rằng, sói là loài động vật ăn tạp nhưng chủ vếu là ăn thịt, 
theo các nhà sinh vật học tính toán, khi số lượng một đàn sói vượt quá hai mươi con, hiệu suất 
săn bắt không những tăng lên mà ngược lại còn giảm đi đáng kể, sự sinh tổn của cả bầy sói sẽ 
rất khó duy trì được. Hai trăm con sói mà sống chung với nhau, trừ phi là chúng học được khai 
hoang cày cấy, ăn ngô thay thịt thì còn tàm tạm..." 


Nhạc Dương trầm ngâm nghĩ ngợi, nhìn bộ dạng như hiểu mà lại như không hiểu. Trương Lập 
thì nghe chẳng biết đâu vào đâu, lầm bẩm một mình: "Tôi vẫn không hiểu, nói như thế nào thì 
nói, một quần thể bao giờ chẳng càng đông càng tốt sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc liền lên tiếng: "Lụ luận về tổ hợp hiệu quả nhất khi đi săn của đội trưởng 
Hồ tôi cũng từng nghe nói đến rồi, nhưng chuyện đó phải có điều kiện tiên quuết trước đã. Ý tôi 
là, trong hoàn cảnh số lượng con mổi có hạn, sự khác biệt giữa đàn sói này và đàn sói khác 
không lớn, mỗi đàn đều có lãnh địa riêng và bị hạn chế phạm vi săn bắt, để bảo đảm bảy đàn 
của mình có thể tiếp tục sinh tổn về sau, bọn chúng mới cần thiết phải hạn định số lượng sói 
trong đàn. Khi số lượng vượt quá giới hạn mà vùng lãnh địa của bầy đàn có thể cung dưỡng, bầu 
sói sẽ tự động trục xuất những cá thể yếu nhược, đạo lý nàu cũng giống như các công tụ lớn cắt 
giảm nhân viên khi kinh tế gặp khó khăn vậu. Có điều, quan điểm này chỉ được lập luận chứng 
minh trên giấy mà thôi, mấy nhà sinh vật học kia đã quá coi thường lũ sói rồi. Cậu cũng biết rồi, 
đến mùa đông khi đồ ăn thiếu thốn, các gia tộc sói sẽ gác bỏ thành kiến, hợp lại thành đàn lớn 
để tiến hành săn bắt trên diện rộng. Mà cậu có biết, các gia tộc sói dựa vào sự lớn mạnh của 
thực lực để phân định phạm vi lãnh địa hay không; cậu cso biết rằng, giữa các gia tộc sói, ngoài 
tổ hợp kết hợp ra, còn có xua đuổi và thôn tính lẫn nhau nữa hay không, cậu có biết hai gia tộc 
sói ở cạnh nhau tiến hành đàm phán, khiêu chiến, rồi dẫn đến chiến tranh như thế nào hau 
không, rồi chúng còn mai phục, vây công, thực hiện hành động đánh rắn chặt đầu với thủ lĩnh 
gia tộc đối phương, hoặc giả dẫn dụ các con sói trẻ tuổi của quân địch bỏ đàn, hay tìm những 
con sói đơn độc, để nó trở thành chốt cắm bên phía quân địch của mình nữa, những điều nàu 
cậu đã nghe nói đến bao giờ chưa? " 


Trang 980/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương nghe mà trợn mắt há hốc miệng ra. Cương Nhật Phổ Bạc 
nói một hơi dài như vậy, phải đứng trên dốc núi nghỉ một chút rồi mới tiếp tục sải chân đi theo 
Cương Lạp, ngoảnh lại nói với đội trưởng Hồ Dương: "Trên thực tế, vì quan sát bầy sói là một 
chuyện hết sức nguy hiểm, thêm vào đó là bản thân lũ sói cũng không dễ dàng để kẻ khác theo 
dấu, số lượng lại càng ngày càng ít, đừng nói là các cậu, đến cả bản thân tôi canh chừng lũ sói ấu 
bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ lén lút quan sát thấy có vài lần thôi. Thế nên tôi mới nói, lần nàu 
dẫn mọi người đi xem sói sẽ hoàn toàn khác với những gì mọi người tưởng tượng trong đầu." 


Nhạc Dương thoáng ngẩn người, rồi chạy đuổi theo hỏi: "Những gì chú vừa nói, toàn là về bầy 
sói thứ ba phải không? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc thảm khen anh chàng này là người cơ cảnh, chỉ dựa vào chuyện mình nói 
hai bầy sói đầu tiên đều rất bình thường mà đã đoán ra được những gì nói về sau đều là hành vi 
của bầy sói thứ ba, liền gật đầu đáp: "Đúng thế. Cậu không biết đấy thôi, quan niệm về lãnh địa 
của sói vốn rất mạnh. Một là vì tính ở lại, dù sao thì đấy cũng là nơi chúng nó sinh ra và trưởng 
thành; hai là vì chúng không tác chiến trong hoàn cảnh không quen thuộc, mỗi một con sói, có 
thể nói đều nắm rõ lãnh địa của gia tộc mình như lòng bàn tay vậy, đối với chúng, đây là một kỹ 
năng bắt buộc phải nắm vững. Thế nhưng, lãnh địa của lũ sói cũng không phải là bất biến, nếu 
gặp phải thiên tai, chẳng hạn như hạn hán hoặc giá lạnh kéo dài dẫn đến không thể duy trì được 
nguồn thức ăn, khi ấy sẽ xuất hiện một tình huống hiếm thấy, cũng chính là điều mà chúng ta 
sắp xem bây giờ đây." 


"Là gì thế? " Nhạc Dương nôn nóng hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường 
Ba, mỉm cười: "Những chuyện này đều do Cường Ba kể với tôi. " 

"Sói di cư! " Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, "Chuyện này phải có điều kiện tiên quyết. Trước tiên, 
phải xuất hiện một gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Sói cũng như người vậu, cũng có thiên phú thiên 
bẩm, có những lúc, trong một gia tộc nào đấy đột nhiên xuất hiện một con sói thủ lĩnh hết sức 
cường tráng, hoặc rất có mưu lược, dưới sự lãnh đạo của nó, gia tộc ấy chắc chắn sẽ lớn mạnh 
hơn những gia tộc sói ở xung quanh lãnh địa của chúng. Khi gia tộc sói đó lớn mạnh đến độ có 
thể coi các gia tộc xung quanh không có trong con mắt mình, chúng đồng thời cũng sẽ chẳng 
buồn để tâm đến quy tắc ngầm về lãnh địa kia nữa. Trong mắt gia tộc ấu, sẽ không còn biên giới 
lãnh địa gì hết cả, chúng sẽ chiếm cả lãnh địa của các gia tộc sói khác. Những gia tộc yếu hơn, 
chỉ có thể lựa chọn phục tùng hoặc bị trục xuất, khi ấu, cả bầy sói đã bắt đầu chuyển từ gia tộc 
sang tập đoàn lớn, các gia tộc phụ thuộc tể tựu xung quanh gia tộc chiếm ưu thế này dần mỗi 
lúc một nhiều. Khác biệt ở chỗ, chúng không đơn thuần là một tập đoàn hợp tác, mà trở thành 
một tập đoàn chiến lược có đẳng cấp rõ ràng theo quan hệ hình bậc thang. Điều kiện thứ hai, 
chính là môi trường sống tha đổi. Ở những lãnh địa dồi dào vật săn sẽ không xuất hiện những 
gia tộc sói mạnh mẽ đến độ đáng sợ như thế, chỉ có những nơi vật săn thiếu thốn, lãnh địa 
không thể tiếp tục du trì sinh kế, giữa các gia tộc không ngừng có tranh đấu, mới đột nhiên có 
một gia tộc nào đó nổi bật lên. Khi chúng đã tập hợp thành một tập đoàn, mà cả vùng lãnh địa 
lớn ấy vẫn không đủ vật săn để nuôi sống tất cả, thì cả tập đoàn đó sẽ nảy sinh biến đổi về chất, 
chúng sẽ từ sói lãnh địa biến chuyển thành sói di cư. Chúng bị bức bách phải di chuyển từ nơi 
chôn rau cắt rốn của mình đi xa mấy nghìn hoặc mấy chục nghìn câu số để tìm kiếm môi trường 
sinh tồn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa sói lãnh địa và sói di cư nằm ở số lượng vì trên con đường 
bôn ba dài đằng đẵng, không thể tính đếm hết những khó khăn còn chưa biết đến, nếu không 
đủ số lượng để duy trì bầy đàn, lũ sói căn bản không dám di chuuển trên phạm vi rộng. Di cư là 


Trang 981/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phương pháp bầy sói bị bức bách phải sử dụng để tiếp tục sinh tồn, lúc ấy thì không phải là mấu 
chục con, mấy trăm con, mà thậm chí còn xuất hiện trường hợp cả mấy nghìn con sói tụ tập lại 
với nhau. Có điều, những hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những nơi không có người sinh sống, 
mọi người không đọc được những thông tin này, đó là bởi chưa từng có ai nhìn thấy, giả như có 
người nhìn thấy thì tỉ lệ sống sót của những kẻ ấy cũng gần như bằng không. Hơn nữa, hiện nay 
số lượng sói ở Trung Quốc cũng chỉ có vài nghìn con, tới đâu có thể nhìn thấy hơn trăm con sói 
tụ tập với nhau, e sẽ là lần duy nhất trong đời chúng ta đó." 


Trương Lập kinh ngạc thốt lên: "Hơn nghìn con sói tụ tập lại thành bầy di cư, anh nghe được 
chuyện này ở đâu thế, Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba điềm đạm đáp: "Nếu cậu già hơn bây giờ ba chục tuổi, lại sống ở các vùng 
như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông thì có thể cậu sẽ được nhìn thấy đó." 


Nhạc Dương liền xen vào: "Nói vậy thì chắc Cường Ba thiếu gia đã tận mắt thấy sói di cư rồi. 
Nói cho chúng tôi nghe xem nào, lũ sói di cư anh trông thấy như thế nào vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Dù tôi chưa từng tận mắt trông thấy, nhưng ít nhất tôi cũng được nghe 
nói đến rồi, mọi người ở với tôi lâu như vậy, chắc là chưa quên tôi học ngành động vật học, 
chuyên nghiên cứu về động vật họ nhà chó đấy chứ. Muốn nói về sói di cư thì phải đề cập đến 
rất nhiều mặt, trước tiên phải nói với mọi người một ít kiến thức cơ bản về loài sói đã, như vậu 
thì sẽ dễ hiểu hơn." Trác Mộc Cường Ba nhỏ giọng rủ rỉ, kể cho các bạn đồng hành nghe những 
hiểu biết cơ bản về bầu sói. 


Sói thông thường quần cư theo mô hình gia tộc, số lượng từ dăm ba con đến mười mấy con, 
thường thấy nhất thì có hai loại, thứ nhất là một đôi vợ chồng dẫn dắt bầy con, một tình huống 
khác nữa là mấy anh chị em nhà sói và lũ con tụ tập lại thành một bầy. Có nhiều lúc, sói tổ ra 
rất trung trinh, một vợ một chồng có thể duy trì đến tận cuối đời. Bình thường, trong gia tộc 
gồm có vợ chồng con cái, đôi vợ chồng bố mẹ sẽ trở thành thủ lĩnh; còn gia tộc loại anh chị em, 
thì không phân đực cái, con sói nào có kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo bắt mồi tốt nhất, cả bầy 
đàn sẽ nghe theo con sói ấu... 


Chế độ đẳng cấp của loài sói hết sức nghiêm ngặt, thể hiện rõ nhất khi chúng ăn môi, những 
con cảm đầu được ăn trước, đợi chúng ăn xong, những con khác mới dám lại gần thức ăn; cho 
dù có cùng ăn một lượt, thì cũng phải phân biệt ra các bộ phận như đầu, mình, chân, những con 
sói đẳng cấp khác nhau thì ăn thịt ở những bộ phận khác nhau, chỉ có lũ sói cái đang nuôi con 
nhỏ mới thi thoảng được ưu tiên, nhưng trường hợp này rất hiếm thấy. Thường thì sói phát dục 
vào đầu mùa đông, những con sống ở khu vực lạnh giá thì vào tháng Tư, hoài thai bốn đến năm 
tháng, sinh sáu tới bảy con sói con, nhiều thì cũng có trường hợp đẻ mười mấy sói con một lần, 
chỉ có vợ chồng sói đầu đàn mới có quyền giao phối bất cứ lúc nào, còn những con khác nếu 
muốn thì đều phải thỉnh thị sói đầu đàn, được phê chuẩn thì mới có quyên giao phối. Còn 
những đàn sói dạng anh chị em, thì tất cả sói con đều được tập chung về một mối nuôi dưỡng, 
mỗi một con sói cái đều có cơ hội được làm mẹ... 


Lãnh địa của sói đa phần đều là truyền đời kế tục, được xây dựng trên những vùng bình nguyên 
có quần thể sinh vật phong phú hoặc những con đường quan trọng mà động vật di trú nhất thiết 
phải đi qua, một đàn sói bảy tám con, thông thường cần một lãnh địa đường kính trên năm chục 
cây số thì mới duy trì sinh kế được, đường kính lãnh địa của những đàn sói lớn hơn thậm chí còn 


Trang 982/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên cả trăm cây số. Ngoài săn bắt và nghỉ ngơi, lũ sói còn thường xuyên đi tuần ở vùng biên 
lãnh địa của mình. Giống như lũ chó, chúng cũng biết chọn những cây to hay tảng đá làm mốc 
để bài tiết vào, những tảng đá và cây to ấu liền trở thành cột mốc biên giới giữa các lãnh địa. 
Thường thì lũ sói sẽ không vượt lằn ranh biên giới này. Các lãnh địa sói cũng không trực tiếp 
liên kề nhau, giữa các lãnh địa thường có vùng đệm, thường khi con mồi chạy vào khu vực công 
cộng này, đều dẫn đến sự tranh chấp giữa hai gia tộc sói khác nhau... 


Sói là động vật kiểu hình học tập, khác với những động vật có kú ức di truyền, cần phải có sói 
mẹ dạy sói con cách săn bắt. Khi săn mồi, sói đầu đàn sẽ chọn mục tiêu, các con khác đều có 
tuyến đường và vị trí riêng của mình, từ nhiều hướng khác nhau vây bắt chặn đường vật săn, 
thông thường thì sự phối hợp này trải qua mấy lần diễn luyện thực chiến là sẽ thông thạo. Rất 
nhiều gia tộc sói đã phối hợp săn bắt với nhau từ khi còn nhỏ, nên mức độ hiểu ngầm hết sức 
cao. Khi số lượng con mồi quá đông đảo, bầu sói sẽ xua đuổi vật săn, gây ra sự hỗn loạn trong 
bầu đàn đối phương, chạy được mấy vòng, chúng sẽ khóa mục tiêu vào những con chạy chậm 
nhất, những con tàn tật quặt quẹo, hoặc những con nhỏ không được con trưởng thành bảo vệ, 
sau đó từ tốn khép chặt vòng vây, tập trung lực lượng chiếm ưu thế đối phó với cá thể đơn độc, 
đâu chính là chiến thuật bầu sói sau này được phát triển thành thế trận kinh điển. Khi con mỗi 
chỉ còn đơn độc, đặc biệt là những con mồi cỡ lớn, hoặc những con mồi lớn tuổi một mình rời 
bỏ bầy đàn, lũ sói ngược lại sẽ không nôn nóng, chúng sẽ theo dấu con mồi từ xa, lần theo vết 
chân con vật kia để lại, xem xem vật săn của mình có tàn tật hay không; ngửi mùi phân, xem 
xem con mỗi có vấn đề tiêu hóa hay không; quan sát lá câu nhành cỏ bị con mồi gặm ăn xem 
răng lợi chúng có còn tốt không... 


Tỉ lệ săn bắt thành công của sói rất cao, chúng là tập thể coi trọng hiệu suất nhất trong giới sinh 
vật, những khi có thể tiết kiệm sức lực thì chúng tuyệt đối không tấn công mạnh hay truy cùng 
giết tận, những lúc có thể tránh được nguy hiểm chúng quyết không mạo hiểm tấn công, nếu 
chúng phát hiện một con mồi đang ngắc ngoải chờ chết, mà con mồi ấy lại vẫn có thể uy hiếp 
chúng được, thì đàn sói sẽ vẫn cứ bám đuôi phía sau con mồi ấy. Mười mấy con sói vây thành 
một vòng cung, cách vật săn khoảng mười mét, nếu con mồi phản kích, cả bầy sẽ tản ra; đợi khi 
con mồi tiếp tục tiến lên phía trước, chúng sẽ lại tràn lên bao vây, giữ vững đội hình, chỉ cần 
không phải là sũ sói đã đói khát đến cực độ, thì chúng đều hết sức nhẫn nại. Chúng sẽ chờ đợi, 
chờ đến khi con mồi cỡ lớn kia già chết, bệnh chết, hoặc giả bị cắn chết... 


Nói đến chuyên ngành của mình, Trác Mộc Cường Ba ào ào như suối tuôn, hạ bút thành văn, 
mặc dù đã cố gắng lược bớt nội dung nhưng vẫn đủ khiến bọn Nhạc Dương, Trương Lập nghe 
mà thẫn thờ, đều nói nếu hồi xưa thầy cô giáo có thể giảng bài hay như vậy, chắc thành tích học 
tập của hai chàng đã không kém cỏi đến thế. Nói hết về các tập tính cơ bản của loài sói, Trác 
Mộc Cường Ba mới kể cho mọi người nghe chuyện sói di cư. Vì thiếu thốn vật săn, lũ sói mới 
bất đắc dĩ phải rời khỏi vùng lãnh địa bao đời cha truyền con nối, nên chỉ ở những vùng xuất 
hiện tình trạng đói kém thiếu ăn trên diện tích rộng mới hình thành bầy đàn di cư. Ban đầu bầu 
đàn di cư do một tập đoàn sói dẫn đầu, dọc đường ở những nơi đi qua lại có thêm các bầy đàn 
mới gia nhập, bởi vì trong những năm tháng đói kém ấy, không gia nhập đàn sói khác, kết cục 
duy nhất sẽ là bị đàn sói mạnh hơn ăn thịt. Bọn chúng vẫn lấy gia tộc làm đơn vị tác chiến cơ 
bản. Trong toàn bộ bầy đàn di cư, lũ sói tự động xếp đặt thành chế độ đẳng cấp dạng kim tự 
tháp, tầng thấp nhất là những con sói gia nhập bầy đàn cuối cùng, cũng chính là lũ sói bản địa 
nơi cả bầu đàn di cư đang dừng chân. Trong quá trình chuyển dịch, những bầy sói chấp nhận 
đầu hàng không chiến đấu gần như không tồn tại, bởi thế vị trí của lũ sói bản địa trong cả bầy 


Trang 983/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đàn di cư cũng giống như là tù binh hay nô lệ vậy, chúng lúc nào cũng đi phía trước cả bầy, một 
là để dẫn đường, hai là để đề phòng những bảy đàn khác hoặc mãnh thú lớn tập kích, nhưng 
nếu phía trước xuất hiện con môi, lũ sói đẳng cấp thấp này lại phải dừng bước, để những con 
phía sau xông lên săn bắt, dù cho bắt được con môi thì chúng cũng không thể tự mình hưởng 
dụng. Những con sói gia nhập sớm hơn một chút ở phần giữa của kim tự tháp thứ bậc, sau một 
thời gian, hoặc sau khi rời khỏi lãnh địa của mình, chúng sẽ không cần làm tiên phong mở 
đường nữa, mà chuyển qua hộ vệ phía sau cả bầu đàn, để phòng những mãnh thú khác tập kích 
sau lưng. Tầng cao nhất của kim tự tháp, do tập đoàn sói khở phát cuộc di cư này dẫn đầu, cộng 
thêm mấy gia tộc hoặc tập đoàn sói sống xung quanh chúng nữa, chúng là những kẻ theo gót 
đầu tiên trong cuôc thiên di, thế nên cũng nhận được đãi ngộ cao hơn. Tập đoàn sói đầu tiên 
khởi phát cuộc di cư có vị trí cao nhất; trong tập đoàn này, gia tộc lớn mạnh nhất chiếm tầng 
cao nhất trong kim tự tháp cấp bậc, tộc trưởng của gia tộc này, chính là đỉnh nhọn của kim tự 
tháp, toàn bộ bầy đàn di cư đều do nó chỉ huy. 


Trác Mộc Cường Ba nói, người ta gọi lãnh đạo cao nhất của một gia tộc sói là đầu đàn, còn 
trong một tập đoàn do mấy gia tộc sói kết hợp lại, lãnh đạo tối cao được gọi là sói thống lĩnh. 
Chỉ có trong những đàn sói di cư mới xuất hiện vua sói chân chính. 


Cuối cùng, gã thở dài cảm thán: "Bầy sói di cư, cũng giống như cuộc vạn lú trường chỉnh vậy, là 
một chặng đường hết sức bi tráng. Trên đường đi, sẽ diễn ra vô số trận ác chiến, đến nỗi gần 
như mỗi con sói đều mang thương tích đầy mình, bất cứ nguồn tài nguyên nào cũng không được 
bỏ phí, những con sói ngã xuống trên đường đều sẽ lập tức trở thành thức ăn cho đồng bọn của 
chúng, đến khi thực sự không còn gì có thể ăn nổi nữa, chúng phải gặm cả cỏ cho qua ngày. 
Trên đường di cư đằng đăng, thời kỳ phát dục của sói cái sẽ bị trễ hoặc thậm chí là dẫn dần mất 
hẳn, bầu sói sẽ tự phát giảm thiểu số lần giao phối, những con sói đẳng cấp thấp thậm chí còn 
bị cấm giao phối. Cũng không biết cười, thiếu cả ngôn ngữ lẫn ngôn ngữ cơ thể, số lần trao đổi 
trở nên ít càng thêm ít, tư thế bước đi của chúng cũng khác hắn với lũ sói bình thường, đuôi kẹp 
chặt, tai lúc nào cũng vềnh lên, bước chân hết sức cần thận dè dặt, gắng để bước nhẹ nhàng 
nhất theo sát cả bầy đàn, ánh mắt lúc nào cũng đảo tròn quan sát bốn phương tám hướng như lũ 
cáo cặp mũi kia dù chỉ ngửi thấy một phân tử máu thôi cũng đủ khiến hai mắt chúng biến thành 
sắc đỏ. Những người chưa từng thấu sói di cư sẽ không thể nào biết, khi những từ tham lam, đói 
khát được áp lên lũ sói nà, rốt cuộc sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào." 


Trang 984/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 8 - Thú Chiến 


Giọng Trác Mộc Cường Ba từ đầu chí cuối vẫn thấp trầm, nhưng lại khiến người ta rung động, 
đến cả Cương Lạp cũng thả bước chậm lại, vừa dẫn đường vừa dỏng tai lên lắng nghe, chốc 
chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau một cái. Trương Lập đang định hỏi tại sao chỉ trong bầy 
đàn di cư mới xuất hiện vua sói thì đã nghe Nhạc Dương tranh hỏi trước: "Không đúng rồi, 
Cường Ba thiếu gia, anh nói vào những năm đói kém khó khăn mới xuất hiện đàn sói di cư 
nhưng lúc này có giống như năm tháng đói kém gì đâu nhỉ." 

Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Đây cũng chính là điều tôi đang lấy làm khó hiểu, theo lý mà 
nói thì không thể có nhiều sói như vậy tụ tập lại một chỗ được. Hơn nữa người và súc vật trong 
làng gần đây đều không gặp phải chuyện gì, bầu sói này dường như không phải tụ tập vì thức ăn 
đâu." 


Cương Nhật Phổ Bạc chợt lên tiếng: "Mọi người nhỏ tiếng thôi, chúng ta đến rồi." Anh ta thấp 
giọng dặn dò mọi người, hễ thấy Cương Lạp nằm rạp xuống thì phải lập tức nằm rạp xuống 
theo, nếu Cương Lạp quay đầu, tất cả đều phải co giò mà chạy, nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 


Giờ cả bọn đang đứng trên lưng chừng núi, sườn núi phía trước trông như một lưỡi dao xuyên 
thẳng vào giữa chốn núi cao mây mù, không biết phía sau là gì. Chợt thấy Cương Lạp đi trước 
dẫn đường bỗng nhiên thấp lưng xuống, rạp mình tiến lên với một tư thế hết sức kỳ quái, hai tau 
Cương Nhật Phổ Bạc ra sức vỗ vỗ xuống, bảo mọi người đều thụp xuống, nửa quù hoặc rạp hẳn 
người mà nhích dân lên cao theo triển núi. Ở chỗ kín gió trên sườn núi có mấy bụi cỏ rậm, Trác 
Mộc Cường Ba nhận ra được có vài bụi hồng liễu với vài nhành thủy bạc. Cương Lạp rạp xuống 
sau bụi cỏ nhìn ra ngoài, Cương Nhật Phổ Bạc bảo cả đám chảm chậm lại gần, đang đi bỗng 
vươn tay giật tung cả rễ của một bụi cỏ không biết tên lên, lắm bẩm chửi: "Lũ gai dầu này, 
không ngờ mọc lên cả đến trên đây rồi! " 


Nhạc Dương dè dặt thò đầu ra xem, chỉ thấy phía sau triển núi là những rãnh sâu bị sông băng 
cổ ăn mòn để lại, về sau sông băng tan đi, nơi đây liền trở thành lòng sông cạn lổn nhổn đá cuội 
trắng, giờ thì những khe rãnh này đã bị cỏ dại và địa y phủ lên những vệt nửa vàng nửa xanh rồi. 


Anh chàng thấy thế liền ngoác miệng nói: "Dốc núi ở đây quái lạ thật, sao nhiều nếp gãy thế 
nhỉ." 


"Đây là dạng địa hình bị sông băng xâm thực, " đội trưởng Hồ Dương lướt tay qua sườn núi góc 
cạnh, nói tiếp, "những nếp đứt gãy này là dấu vết do lưỡi đao của các dòng sông băng vươn ra 
để lại. Khu bên dưới bị thung lũng lòng chảo hình chữ U vây quanh kia là di tích của hồ băng cổ 
đại." 


Đúng như đội trưởng Hồ Dương nói, từ vị trí của họ nhìn xuống phía dưới, những khe rãnh do 
sông băng cổ xưa để lại hệt như những bậc thang, phóng mắt nhìn ra xa, trông chẳng khác nào 
khán đài xem Thế vận hội Olympic, còn họ thì đang ở trên tầng cao nhất của khán đài. Nhưng 
Nhạc Dương đã trợn tròn hết cả mắt lên rồi, mà đừng nói là sói, đến cả bò Yak hoang cũng 
chẳng thấu đâu. Anh chàng nghi ngờ thị lực của mình có vấn đẻ, liền dụi dụi mắt nhìn lại, vẫn 
chẳng thấu gì là sao? Nhưng trong gió dường như đang phảng phất vắng lại tiếng sói tru, bò 


Trang 985/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rống. 


Cương Nhật Phổ Bạc xòe năm ngón tay vươn ra khỏi sườn núi, rồi nói: "Tốt quá, chúng ta đang 
ở cuối gió, chỉ cần nhỏ tiếng một chút thì sẽ không bị lộ đâu." 


Nhạc Dương hỏi: "Sói đâu? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười: "Đừng nôn nóng, dùng cái này này." Nói đoạn, lấu trong túi đồ 
đã chuẩn bị sẵn ra một cái ống nhòm quan sát chim trông như một cái nòng pháo. Nhạc Dương 
nhìn ký hiệu trên đó, thấy ghi mức phóng đại là 30 đến 80 lần, rồi lại thấy Cương Nhật Phổ Bạc 
đang không ngừng chỉnh tăng tỉ lệ phóng đại lên, lập tức ngẩn cả người. Nếu ở tỉ lệ phóng đại 
này, mục tiêu ít nhất cũng phải ở ngoài xa ba cây số, con bò Yak chỉ sợ không to hơn con kiến 
là bao nhiêu, vậy mà ông cú Cương Nhật Phổ Bạc vẫn bắt cả bọn phải nhỏ tiếng, lại còn bò rạp 
người tiến lên, cứ như lũ sói đã ở ngay trước mắt rồi vậy. Cương Nhật Phổ Bạc cẩn thận điều 
chỉnh tiêu cự và phương hướng, thần sắc hết sức chăm chú tập trung. Mấy người bọn Nhạc 
Dương cũng lần lượt lấy ống nhòm ra có điều với loại ống nhòm dạng xếp của họ, chỉ có thể 
thấy xa xa có mấy bóng đen mơ hồ mà thôi. 


Trương Lập làu bàu oán trách: "Chú cũng thật là, cách xa như vậy, làm sao bị phát hiện được cơ 
chứ? " Anh chàng định cảm ống nhòm đứng hắn lên thì liền bị Cương Nhật Phổ Bạc ấn đè 
xuống. Chỉ nghe Cương Nhật Phổ Bạc giằn giọng uy hiếp: "Cậu không trông thấy chúng không 
có nghĩa là chúng không thấy cậu! Nếu không muốn mất mạng thì ngoan ngoãn nằm xuống đấy 
cho tôi, nói chuyện gì cũng nhỏ cái giọng thôi! Còn nữa, đừng để đá vụn hay gì đó cào xước 
đấu, phải biết là, lũ sói có thể bắt được mùi máu từ khoảng cách trên mười câu số đấy." 


Đội trưởng Hồ Dương không nhìn xuống dưới, mà hướng ánh mắt lên trên theo triển núi, chăm 
chú quan sát những khe rãnh lớn do sông băng để lại, lầm bẩm nói một mình: "Địa hình này..., " 
rôi lập tức lấu máy đo trong ba lô ra, bắt đầu đo đạc đường trên núi, Lạt ma Á La đang ở bên 
cũng giúp đỡ một tau, Cương Lạp sán lại gần, lấu làm hiếu kỳ trước những thứ máy móc nó chưa 
từng thấu bao giờ nàu. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn qua ống nhòm thấy đoạn dốc bên dưới lòng chảo hình chữ U hơi thoai 
thoải, sau khi bị dòng chảy của sông băng bào mòn trong thời gian dài, hình thành nên hai khe 
sâu một lớn một nhỏ nối liền nhau, nhìn xa trông như một quả hồ lô. Bên trong hồ lô có một 
dúm điểm đen nhỏ như hạt vừng, chốc chốc lại thấy có dấu hiệu dịch chuyển, rõ ràng chính là 
bầy bò Yak bị kẹt ở bên trong đó rồi, còn đàn sói ở đâu thì ống nhòm của gã không nhìn thấu 
được. 


Nhạc Dương cũng dùng ống nhòm quan sát thấy địa hình bên dưới, không khỏi thầm thở dài 
khen lũ sói giảo hoạt. Anh đã được Trác Mộc Cường Ba cho biết, lũ sói rất giỏi dồn con mồi 
muốn bắt vào những nơi bất lợi cho đối phương, chẳng hạn như trên mặt băng hoặc bên bờ hồ. 
Như lúc này đây chẳng hạn, nhìn từ đại thể, hai bên đều là vách núi dựng đứng, khó mà leo trèo 
nổi, chỗ miệng hồ lô lại vừa hẹp vừa dài, chỉ sợ còn chẳng đủ cho hai con bò Yak cùng đi song 
song, bầy sói chỉ cần chặn ở nút thắt, vậy thì đàn bò Yak kia coi như là ba ba trong rọ rồi; còn đi 
sâu vào chỉ tiết hơn sẽ thấu, trong sơn cốc hồ lô ấy, toàn là đá cuội mọc đầy rêu với địa y, với 
thể trọng của bò Yak, giẫãm phải đống đã cuội ắt sẽ kẹt luôn chân, hơn nữa đám địa v lại khiến 
mặt đất trở nên trơn trượt, bò Yak căn bản không thể chạy nhanh nổi, thật chẳng khác nào cá 
nằm trên thớt, chỉ còn biết để mặc cho kẻ địch cắn giết thôi. 


Trang 986/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Nhật Phổ Bạc đã điều chỉnh xong xuôi chiếc ống nhòm quan sát chim đầu tiên, quay 
sang bảo Trác Mộc Cường Ba: "Cậu xem đi." Kế đó, lại lấy trong túi ra cái ống nhòm thứ hai, 
quỳ xổm dưới đất lắp ghép. 


Trác Mộc Cường Ba gí mắt lại nhìn, chiếc ống nhòm quan sát chim đưa cảnh vật nơi xa tít lại 
gần ngay trước mắt, thậm chí cả nét mặt con bò Yak thế nào cũng nhìn được rõ mồn một. Chỉ 
thấy mấy chục con bò Yak hoang vây thành một vòng tròn hình ô van, bò đực hướng về phía 
nút thắt hồ lô, bò cái ở phía sau đoạn hậu vây bọc bảo vệ lũ bò con ở giữa. Đàn bò Yak nàu 
cũng có thể coi là một đàn hùng mạnh, lũ bò đực con nào con nấy đều cao lớn uy mãnh, sừng 
vừa dài vừa nhọn, ánh mắt sắc bén hung hãn, thoạt nhìn biết ngay là hạng đã tung hoành khắp 
chốn cao nguyên. Con bò đực đầu đàn đương tuổi tráng nhiên, lông dài thịt chắc, lưng gồ lên 
một cái bướu cao, đôi sừng giống như hai mũi thương thép được mài nhọn hoắt, đứng ở vị trí 
trọng vếu nhất trong thế trận của cả đàn, chỉ thoạt nhìn đã có thể phân biệt được cái đầu nó với 
những cái đầu cả các con khác rồi. Trác Mộc Cường Ba đã từng gặp khá nhiều bò Yak hoang 
dã, có điều thể hình lớn như vậy thì rất hiếm thấu, riêng thể trọng của con bò đực đầu đàn có lẽ 
cũng phải gần hai tấn chứ chẳng chơi. Chỉ có điều lúc này nó đang giận dữ nhìn thẳng về phía 
trước, ít nhiều cũng tỏ ra có gì đó bất lực. Góc quan sát của ống nhòm có hạn, không biết bầu 
sói mà đàn bò Yak này đang đối đầu thì ra làm sao. 


Trác Mộc Cường Ba khẽ nhích ống nhòm, hướng về phía chỗ thắt nút hồ lô, nheo mắt quan sát, 
nhưng rồi lại lấy làm thất vọng. Chỉ thấy cách bầy bò Yak chừng năm chục bước chân có mười 
mấy con sói đang nằm rải rác trên bãi cỏ, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả, có con thì thong dong đung 
đưa qua lại, có con ngồi chồm hỗm trên mặt đất dùng móng vuốt chân trước chải chuốt lông bên 
mép, hay gãi đầu gãi tai, có con thì chạu nhảy nô đùa, hoàn toàn chẳng buồn coi đàn bò Yak 
hoang đang sẵn sàng liều mạng một phen cho "Trạng chết Chúa cũng băng hà" kia vào đâu cả. 
Sói cao nguyên thể hình vốn đã nhỏ, bầy sói Trác Mộc Cường Ba đang quan sát đâu lại càng gầu 
gò ốm o hơn nữa, chỉ e cả mười mấy con sói này cộng lại cũng không nặng bằng con bò Yak 
đầu đàn kia. Cảnh tượng hơn trăm con sói tụ tập lại một nơi mà Cương Nhật Phổ Bạc nói, so 
với khung cảnh ở trước mắt gã đâu, hoàn toàn có thể nói là một trời một vực. Mười mấy con sói 
này, e là cả chỗ thắt nút ở đáy hồ lô này cũng khó mà giữ nổi, đàn bò Yak kia chỉ cần tập trung 
lực lượng xông thẳng về phía Tây Nam một lần là hoàn toàn có thể đột phá vòng vâu. 


Không đúng, bầy sói sao có thể lộ sơ hở một cách rõ rệt như vậy được chứ, chắc chắn là còn 
một nước cờ nào đó khác ở phía sau. Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới đây, liền vội dịch chuyển ống 
kính ra phía chỗ khuyết, men theo lễ hổng bảy sói để lại nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, ở chỗ 
đất trũng phía sau lỗ hổng còn một nhóm sói nữa đang mai phục. Nhóm này ước chừng khoảng 
gần hai chục con, từ vị trí của bầy bò Yak có lẽ không thể nhìn thấu chúng được. Có điều cả bọn 
này cũng có vẻ ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tuổng như buồn ngủ lắm, con nào con nấy nằm bò 
cả ra bãi cỏ, điệu bộ biếng nhác rũ rượi, khiến Trác Mộc Cường Ba có cảm giác lũ sói này đều 
không phải đang đi săn mồi, mà giống như là đi dã ngoại hơn. 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên ngắng đầu lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, vừa hay anh ta cũng 
đang mỉm cười nhìn gã, tựa hồ như muốn nói, đã bảo cậu rồi mà, đảm bảo đó là những con sói 
cậu chưa từng nhìn thấu bao giờ, cũng tuyệt đối không thể đoán biết được hành vi của chúng. 
Cương Nhật Phổ Bạc đã lắp xong bộ ống nhòm quan sát chim thứ hai, liền bảo Nhạc Dương: 
"Cậu trai trẻ, đến đây, dùng cái này đi." Nhạc Dương thích chí cười hì hì nhận lấu ống nhòm, rồi 
lại thấu Cương Nhật Phổ Bạc như đang diễn trò ảo thuật, rút trong túi ra một cái ống nữa. 


Trang 987/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: "Chú à, chú sống một mình trên núi, chuẩn bị nhiều thế làm gì 
vậy? 1 


Cương Nhật Phổ Bạc giải thích: "Bộ Cường Ba đang dùng là mấy năm trước cậu ấy tặng cho tôi, 
bảo là vùng này núi cao ít người, nhiều dã thú, chẳng mau mất bò mất cừu gì đấu thì dùng cái 
này rất tiện. Về sau khi bầu sói kia đến, tôi thường dùng ống nhòm này để quan sát chúng, lúc 
đó tôi nghĩ, khi nào Cường Ba và giáo sư trở lại đây, tôi sẽ dẫn họ cùng đi quan sát lũ sói, vậy là 
lại chuẩn bị thêm hai bộ nữa, không ngờ là có lúc dùng đến chúng thật. Cậu xem trước đi, chớ 
có làm ồn đấy nhé." Nói xong, anh ta lại bắt đầu lắp ráp bộ ống nhòm thứ ba. 


Nhạc Dương cũng thấy đàn bò Yak trước, nhanh chóng nhận ra cả đàn có hai mươi ba con bò 
đực trưởng thành, mười bảy con bò cái và bảy con bê con. Nhìn bộ dạng lũ bò Yak hoang ấy, 
mặc dù phần bụng những con trưởng thành vẫn còn một ít mỡ, nhưng lũ bê con thì đã đói đến 
nỗi bụng sôi "òng ọc" rồi, hai ba con nhỏ nhất muốn tới ngậm đầu vú mẹ, nhưng lại bị lũ bù mẹ 
hung hãn đuổi ra. Trông tình hình này thì đàn bò Yak đã bị vâu khốn trong đây không phải mới 
một hai ngàu. 


Kế đó anh cũng thấy lũ sói, rồi cũng giật mình kinh ngạc, suứt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. 
Nhạc Dương đã đưa ra nhiều giả thiết, nhưng dù thế nào anh cũng không thể ngờ mình lại nhìn 
thấy những con sói gầu gò như thế. Lẽ nào mấy chục con bò Yak hoang trông hung hăng cường 
tráng như thế kia, lại bị một đám sói thế này vây khốn ư? Làm sao có chuyện như vậy được chứ. 


Nhạc Dương quan sát một lượt, thấu Trương Lập đang chờ bên cạnh, liền nhường ống nhòm 
cho cậu ta xem. Trác Mộc Cường Ba cũng để Ba Tang quan sát, nhưng Ba Tang hơi do dự, rồi 
lắc đầu từ chối. đội trưởng Hồ Dương và Lạt ma Á La thì đang bận điều chỉnh các máu móc đo 
đạc, không đến quan sát được. 


"Đây là sói kiểu gì vậy? Lũ sói nàu cũng có... sức chiến đấu hay sao? " Trương Lập vừa nhìn, đã 
mau mồm mau miệng hỏi luôn. Nhạc Dương hích Trương Lập ra, rồi cũng phụ họa theo: "Phải 
đấu, phải đấy." 


Lúc nàu Cương Nhật Phổ Bạc đã chỉnh xong chiếc ống nhòm cuối cùng, đang gí mắt vào gần 
ống kính, miệng hỏi: "Các cậu nói tới lũ sói ở đâu thế? " 


Nhạc Dương đáp: "Chính là đám sói đang đối mặt với đàn bò Yak ấu, ở ngay chỗ thắt nút hồ lô 
đó." 


"Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi." Cương Nhật Phổ Bạc khẳng định, "m, đây nhất định là cố ý tỏ ra 
yếu thế. Đây mới chỉ mấy con thôi mà, những nơi khác nhất định còn có mai phục. Đàn sói nàu 
này, chúng ta không thể coi chúng là sói được, chúng ta phải dùng ánh mắt khi nhìn người đi 
săn mà quan sát chúng. Mọi người tìm ở khu vực quanh đấy xem những con sói khác phân bố ở 
chỗ nào." 


"Thấy rồi! " Cương Nhật Phổ Bạc vừa dứt lời, Nhạc Dương đã có phát hiện, "Ở trên sườn núi đối 
diện với chúng ta kìa, có một đàn đông quái! ” 


Trác Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc cùng hướng ống kính về phía đó, nhanh chóng 
phát hiện ra ở chỗ cao phía đối diện đúng là có một đàn sói, có điều là mười mấy con sói cái 
dẫn theo hai ba chục con sói con. Mục đích của đàn sói này hiển nhiên cũng giống như bọn Trác 


Trang 988/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba vậy, từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là để quan chiến. Cương Nhật Phổ Bạc nói: 
"Ưm, đám sói nàu không tham gia chiến đấu đâu, toàn sói mẹ dẫn sói con đến học tập kinh 
nghiệm đấy." 


"Hử? " Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên. Trác Mộc Cường Ba liền giải thích: "Sói chính là như 
vậu đấu, học hỏi khi quan sát, rèn luyện trong thực tiễn, kỹ xảo săn bắt của chúng đều được 
luyện thành theo cách này.” 


Cương Nhật Phổ Bạc nhắc: "Tìm tiếp đi, còn nữa đấu." 


Tuy nhiên khu vực núi non này lớn như vậu, họ lại cách bầy sói quá xa, mà cũng không thấy bầu 
sói có động tĩnh gì lớn, muốn tìm được lũ sói tản mát giữa các khe núi thật không dễ dàng gì. 
Không lâu sau, Nhạc Dương lại nói: "Có rồi, phía Tây đàn bò Yak, men theo địa hình quả hồ lô 
lên trên độ hai trăm mét, ở đây chắc là quân chủ lực rồi." Anh chàng vừa có phát hiện, liền 
nhường ống nhòm lại cho Trương Lập quan sát. 


Trác Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đều đã phát hiện ra đàn sói mà Nhạc Dương nhắc 
đến. Màu lông lũ sói nàu sẫm hơn, so với lũ sói còn lại thì quả nhiên cường tráng hơn hẳn, số 
lượng ước chừng khoảng trên dưới hai mươi con. Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đây chính là nhóm 
của Lưng gù. Nó ở giữa kia kìa, có thấy không, con hơi gồ lưng, lông màu xanh xám ấy." Trác 
Mộc Cường Ba tìm theo lời chỉ dẫn của Cương Nhật Phổ Bạc, quả nhiên phát hiện ở giữa đàn 
có một con sói lưng hơi gồ, lông màu xanh xám. Con sói bên cạnh hơi có hành động khác lạ, nó 
liền nhe nanh ra hừ một cái, con sói kia liền ngoan ngoãn phục xuống ngay tức khắc. 


Nhạc Dương kỳ quái hỏi: "Chú à, chúng ta rốt cuộc đang quan sát bầu sói thứ mấy đấy? Chẳng 
phải chú vừa bảo con Lưng gù kia là đầu đàn sói thứ hai hay sao...” 


Cương Nhật Phổ Bạc vỗ trán nói: "Tại tôi không nói cho rõ, giờ thì ở đây chỉ còn một đàn sói 
duy nhất thôi, hai đàn sói do Lưng gù và Mắt trắng cầm đầu đều gia nhập đàn sói thứ ba cả rồi." 


Trương Lập nói: "Đàn sói thứ ba ấy, chính là lũ sói lười nhác ủ ê kia hả? " 


"Lười nhác ủ ê, theo cách nói của tôi, thì phải là nắm chắc phần thắng, trong đầu đã có sẵn dự 
tính rồi mới đúng." Cương Nhật Phổ Bạc đáp, "Hai con sói Lưng gù và Mắt trắng đã tranh chấp 
ở vùng này suốt ba bốn năm liền, không con nào chịu nhường con nào, cũng không con nào 
chịu phục con nào, nhưng đàn sói thứ ba vừa mới đến, chúng liền đầu hàng hết cả đó." 


"Lợi hại như vậu sao? " Trương Lập vẫn còn nghi ngờ. Nhạc Dương có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó, 
dường như đã hơi tin những gì Cương Nhật Phổ Bạc nói, đột nhiên bảo Trương Lập: "Để tôi 
xem nào." 


Chỉ lát sau, đã nghe anh chàng thở dài, than: "Đàn sói thứ ba này, quả nhiên thật lợi hại! ” 
Trương Lập vội hỏi: "Cậu nhìn thấy gì rồi? " 


Nhạc Dương chậm rãi nói: "Ở hướng miệng hồ lô, hai bên vách núi đều có một đám sói, ở phía 
Tây chỗ thắt nút hồ lô, cách tầm trăm mét có một nhóm nữa, cách thêm một trăm mét lại có 
một nhóm khác, hai trăm mét nữa lại có một nhóm đông hơn. Tất cả lũ này cộng lại, có lẽ cũng 
tương đương với số lượng mà chú Cương Nhật Phổ Bạc nói rồi." 


Trang 989/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Cương Nhật Phổ Bạc đều lần lượt điều chỉnh ống nhòm, quả 
nhiên đúng như những gì Nhạc Dương nói, không sai một chút nào. Trương Lập thốt lên: “Thế 
này là thế nào? Lũ sói này chính là những con mà cậu bảo là rất lợi hại đấy hay sao? Chúng lợi 
hại ở chỗ nào thế? Làm sao cậu phát hiện ra chúng thế? " 


Nhạc Dương đáp: "Không sai, chính vì tôi phát hiện ra chúng, nên mới nói chúng rất lợi hại. 
Thoạt tiên, tôi định tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu từ trên sườn núi xuống, thế nên vừa bắt đầu 
đã phát hiện ra lũ sói cái đến quan chiến. Về sau tôi mới nhận ra, tìm kiếm theo kiểu như vậu 
không ổn, phạm vi lớn quá mà mục tiêu lại nhỏ nữa, vậy là liền thay đổi sách lược, tôi bèn nghĩ, 
nếu mình là lũ bò Yak đang bị vây khốn ở giữa kia, mình sẽ thoát vây như thế nào, còn nếu tôi 
là sói, tôi sẽ nên phòng thủ ở đâu? Trước tiên, tôi nhìn thấy dốc núi phía Tây ở đáy hồ lô kia kìa, 
độ dốc không cao lắm, lú bò Yak mà ráng sức thì chắc là leo lên được. Một khi leo được lên ấu 
rồi, ở đó là một cái khe chạy theo hướng Nam Bắc, khi ấy dù theo hướng nào thì cũng thoát 
được bầy sói cả, với sức cả đàn bò Yak cùng xông lên, chắc bầy sói cũng không dám đối đầu 
ngăn cản đâu, thế nhưng..." 


Giọng Nhạc Dương trầm xuống: "Nhưng ở chỗ giao nhau giữa dốc núi và khe sâu ấy, tôi phát 
hiện ra bọn sói do Lưng gù cầm đầu, chỉ cần chúng từ lưng chừng núi tràn xuống tấn công, lũ bò 
Yak đang leo trên triển dốc kia ắt không đánh đã tự rối loạn lên rồi. Sau đó, tôi lại nghĩ đến đạo 
lú "biết rõ là không thể mà vẫn quyết làm cho được", địa thế chỗ miệng hồ lô kia rất hẹp, chỉ đủ 
cho một con bò xông qua, nhưng, nếu con bò thủ lĩnh kia dẫn đầu xông lên, thì chỉ cần vượt qua 
được chỗ miệng hồ lô, phía trước sẽ là cả vùng rộng lớn. Thế nên thoạt tiên tôi đã tìm kiếm dấu 
vết của lũ sói ở bên ngoài miệng hồ lô, nhưng không phát hiện được gì, sau đó tôi mới nghĩ ra, 
vách đá hai bên miệng hồ lô cao không quá mười mét, nếu mai phục một nhóm ở đấy, từ trên 
cao lao xuống tấn công, vậy thì chẳng phải đàn bò chỉ còn biết cho chúng mặc tình chém giết 
rồi hay sao? Cách bố trí như vậy còn có thể khiến bầy sói tránh được mũi nhọn tấn công của 
con bò Yak đầu đàn, chỉ nhằm vào đám bò cái và bê con ở phía sau, con bò đầu đàn kia họa 
may có thể đào thoát được, nhưng cả bầy đàn của nó thì chết là cái chắc. Nghĩ vậy, quả nhiền 
tôi phát hiện ở hai bên vách đá chỗ miệng hồ lô có hai nhóm sói khác đang mai phục." 


Nhạc Dương đã hơi khô miệng, nhưng vấn nói liền một hơi: "Cuối cùng, tôi không thể không 
nghĩ đến vấn đề mà bầy bò Yak không muốn đối mặt nhất, tức là chính diện giao chiến với lũ 
sói. Khi ấu, những con sói cố ý tỏ ra yếu ớt kia liền trở nên hết sức quan trọng, mặc dù trông rất 
gầu vếu, mặc dù số lượng chúng rất ít, nhưng dù sao vẫn là sói, bò Yak muốn xông thẳng tới, 
phải cần đến dũng khí lớn tới nhường nào chứ? Mà ở bên cạnh lũ sói này lại để lộ một lễ hổng, 
rõ ràng là sẽ khiến lũ bò động lòng. Khi tấn công thành trì, vâu ba mặt mà lại mở lưới ở mặt thứ 
tư, vốn đây chính là tôn chỉ quan trọng trong chiến thuật, mục đích của hành động này chính là 
để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nghĩ tới đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ở bên ngoài chỗ hồng 
kia, chắc chắn là có sói mai phục! Vậy nên, tôi phát hiện ra cách đấy khoảng trăm mét có nhóm 
sói đầu tiên, nhưng số lượng bọn này cũng chỉ khoảng hai chục con, tôi liền nghĩ, nếu bọn bò 
Yak kia mà nổi điên lên, chũng chưa chắc đã không thể xông qua phòng tuyến đầu tiên này; vậu 
là tôi lại nhanh chóng phát hiện ra tuyến phong tỏa thứ hai, đám này có khoảng hơn bốn chục 
con; nói thực một câu, tôi đã không dám nghĩ xa hơn nữa rồi, việc phát hiện ra đám thứ ba 
thuần túy chỉ vì số lượng của chúng quá là nhiều, vô ý lọt vào tầm mắt của tôi mà thôi. Thật 
không dám tưởng tượng, chúng lại bố trí những ba tuyến phong tỏa. Anh nghĩ thử xem, nếu anh 
mà là một con bò Yak trong đàn kia, khi anh xông qua phòng tuyến đầu tiên, lại gặp phải bọn 
sói ở nhóm thứ hai, rồi xông qua luôn cả phòng tuyến thứ hai này, lại gặp phải bầy sói thứ ba, 


Trang 990/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


anh sẽ nghĩ thế nào? Bầy sói càng lúc càng đông, còn thể lực anh thì càng lúc càng giảm sút..." 


Nhạc Dương hít vào một hơi khí lạnh, trầm giọng xuống nói: "Một tiếng trống thì dũng khí tăng 
lên, nghe tiếng trống thứ hai dũng khí liền suụ giảm, đến tiếng trống thứ ba thì dũng khí không 
còn nữa, trong tình huống ấy, đàn bò Yak kia con lấy đâu ra dũng khí mà chiến đấu, một là bị 
dồn trở về trong hồ lô, hai là phơi thây trên bãi cỏ. Nói theo cách khác, nếu dưới kia không phải 
lũ bò Yak hoang mà là chúng ta bị bao vây, thì những cách đột phá vòng vây mà tôi có thể nghĩ 
đến, tất cả đều đã bị lũ sói kia khóa chặt hết cả rồi, không thể nào xông ra nổi. Anh bảo xem, lũ 
sói ấu có lợi hại hay không chứ? " 


Nghe Nhạc Dương phân tích xong, toàn thân Trương Lập đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác ấy hệt 
như Tào Tháo bại tấu trên đường Hoa Dung, mỗi lần thỏa thuê đắc chí ngoác miệng ra cười thì 
phục binh do Gia Cát Lượng sắp sẵn lại xông ra đuổi giết, dọa cho họ Tào sợ đến vãi cả rắm ra. 
Trương Lập bỏ tay khỏi ống nhòm, thấy đã ướt sũng những mồ hôi, chỉ nghe anh chàng lẩm 
bẩm nói: "Đây là... sói kiểu gì vậu chứ? " Lúc nàu anh mới hiểu được, rốt cuộc Cương Nhật Phổ 
Bạc có ý gì khi nói với họ, đây là những con sói họ tuyệt đối chưa thấy bao giờ. 


Trang 991/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 9 - Những Con Sói Chưa Thấy Bao Giờ 


Chỉ thấy lũ sói lùa đàn cừu đến chỗ đàn bò Yak có thể trông thấy, đàn cừu liền tản ra, bắt đầu tự 
do gặm cỏ trên trảng cỏ cuối cùng còn sót lại ấu, lũ sói thì cứ đi đi lại lại thoải mái giữa đàn cừu. 
Lũ cừu kia chẳng những không sợ bọn sói, mà ngược lại thi thoảng còn cúi đầu xuống cọ cọ vào 
đầu sói tỏ lòng hữu hảo. Cảnh tượng này, đừng nói là lũ bò Yak trố mắt ra nhìn, mà cả bọn Trác 
Mộc Cường Ba nữa, có ai đã từng thấu sói chơi đùa với cừu bao giờ? Nhạc Dương lầm bẩm nói: 
"Công kiên chi chiến, công tâm vi thượng, e là đàn bò Yak nàu không chống đỡ được rồi." 


Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc mới ngắng đầu lên nói với Nhạc Dương: "Không đúng, đàn sói tôi 
thấy trước đây không chỉ có từng này thôi đâu, còn những con sói được sắp xếp ở vị trí khác 
nữa. ` 


"Chú nói gì! " Nhạc Dương suút chút nữa thì kêu toáng lên. Hai bên giao chiến cũng như hai 
người đánh cờ với nhau vậy, phải biết được ú đồ và chiến thuật của đối thủ thì mới nghĩ ra được 
chiêu số để phá giải. Nếu ngay cả ú đồ của đối phương mà anh cũng không thể nhận ra, thật 
chẳng khác nào sức cờ của hai bên khác biệt quá lớn, thì anh thua là cái chắc chứ chẳng nghỉ 
ngờ gì nữa. Nhạc Dương lấy thân phận là người ngoài cuộc, đã phân tích diễn biến trên chiến 
trường một cách khá sâu sắc, anh chàng cũng tự tin rằng mình đã nghĩ đến hết mọi nước rồi, 
nhưng Cương Nhật Phổ Bạc nói thế, chẳng khác nào nói với Nhạc Dương rằng, bầy sói còn có Ú 
đồ tác chiến khác nữa, chẳng qua là cậu chưa nghĩ đến đấy thôi, điều này quả thực là một đòn 
quá lớn đối với anh chàng. 


Nhưng phản ứng của Nhạc Dương cũng đã nằm trong dự đoán của Cương Nhật Phổ Bạc, anh ta 
liền an ủi: "Chớ có nản lòng, dù sao thì lũ sói kia cũng ở đâu hơn một năm rồi, còn cậu chỉ mới 
trong chớp mắt lập tức đã nghĩ ra các sách lược khác nhau, vậy là giỏi lắm rồi." 


Hai hàng lông mày của Nhạc Dương nhíu chặt lại, mắt trợn nhìn qua ống nhòm tìm kiếm, trong 
đầu đồng thời suy nghĩ trăn trở xem rốt cuộc còn điểm nào mình chưa nghĩ đến. Tìm mãi một 
hồi lâu cũng không có phát hiện gì mới, cuối cùng, anh chàng nghiến răng bỏ cuộc, không thể 
không thừa nhận rằng mình đoán không ra. 


Lúc nàu Trác Mộc Cường Ba chợt lên tiếng, "Tìm thấy rồi, ở vách núi đối diện, cách chỗ bọn sói 
cái chừng một cây số về phía Nam, bọn chúng đang di chuyển." 


Nhạc Dương vội dấn tới quan sát. Quả nhiên có bốn con sói trên triển núi, phương thức hành 
động của lũ sói này hết sức cổ quái, tăng tốc chạy nhanh một đoạn đường rồi dừng lại, ngắng 
đầu ngoảnh xung quanh một lượt, kế đó hơi há miệng ra, tựa hồ như đang phát ra những tiếng 
gầm gừ thấp trầm. Anh đột nhiên có cảm giác là lạ, một con sói trong đám ấy dường như vô Ú 
lại cố ý liếc sang phía mình một cái, Nhạc Dương giật bắn người, lúc nhìn lại thì con sói kia đã 
chạy đi xa mất rồi." 


"Là lính tuần tra! " Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đấu là thủ hạ của con Mắt trắng, phụ trách cảnh 
giới vòng ngoài. Nếu có kẻ địch khác đến phá rối ý đồ tác chiến, chúng sẽ phát tín hiệu cảnh 
báo với bầy đàn. Chắc chắn không chỉ có một đội lính tuần tra như thế này đâu. " 


Trang 992/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập kinh ngạc kêu lên: "Chú Cương Nhật, chú còn nhận ra đó là thủ hạ của con Mắt 
trắng nữa cơ à? " 


Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười đáp: "Đàn của Mắt trắng đến đấy sớm nhất, tính đến nay cũng 
sắp bảu năm rồi. Con Mắt trắng ấy còn sống ở gần nhà tôi suốt nửa năm, làm sao tôi lại không 
nhận ra chúng được chứ? ” 


"Hử, sống ở gần nhà chú suốt nửa năm? " 


Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại liếc sang Cương Lạp, chậm rãi 
thở dài nói: "Hà, chẳng phải vì Cương Lạp thì còn vì ai nữa! " Anh ta hạ thấp giọng xuống nói, 
"Cường Ba, cậu không biết đấy thôi, sau khi cậu đi, tâm trạng Cương Lạp rất không tốt, ngàu 
nào cũng ngồi trước cửa, trời tối mịt cũng không chịu trở vào. Cứ như vậy suốt nửa năm trời, 
một hôm nó đột nhiên kéo con sói mắt trắng kia trở về, an trí cho ở trên triển cỏ ngọn núi sau 
nhà tôi, từ đó tôi mới biết gia tộc nhà con Mắt trắng ấy đã di cư đến vùng này. Con Mắt trắng 
khi đó có lẽ là kẻ thất bại trong cuộc khiêu chiến với sói đầu đàn, khắp mình mẩu đầy thương 
tích, lại gầu quộc ốm o, gặp gió là run lên cầm cập. Cậu cũng biết đấy, Cương Lạp uống sữa sói 
mà trưởng thành, giữa nó và loài sói luôn có một mối dây tình cảm nào đó, lúc ấy cậu lại vừa bỏ 
nó ra đi. Con Mắt trắng ấu cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là màu lông trắng tuyển khá giống với 
Cương Lạp, chắc cũng chính vì nguyên nhân nàu mà Cương Lạp mới cứu nó về. Trong thời gian 
con sói ở trên triển dốc dưỡng thương, Cương Lạp thường giấu một phần thức ăn của mình lén 
lút mang đến cho nó. Con sói kia cũng biết tri ân, sau khi lành lặn trở lại thì cũng bắt về vài con 
thỏ hoang hay thú nhỏ gì đó cho Cương Lạp được bữa ăn tươi. Có lúc nhìn thấy chúng nó ở với 
nhau, mặc dù con sói kia hơi nhỏ hơn một chút, nhưng Cương Lạp dường như rất vui vẻ, cũng 
không u uất như lúc cậu mới ổi nữa, tôi nghĩ nó cũng đến cái tuổi ấy rồi, bèn mắt nhắm mắt mở 
coi như không thấy gì. Ai ngờ chuyện không phải thế, mặc dù có lúc chúng tỏ ra rất thân mật, 
nhưng Cương Lạp căn bản không cho con sói kia chạm đến mình, mỗi lần con sói có hành động 
gì vượt quá là nó lại giáo huấn cho một phen. Có lần Cương Lạp làm dữ quá, con sói kia chạy 
mất và không trở về nữa. Thì ra, nó lại khiêu chiến sói đầu đàn lần nữa và thành công. Giữa 
Cương Lạp và bầy sói, con Mắt trắng ấu đã chọn phía thứ hai." 


Trác Mộc Cường Ba thở dài, than: "Tiếc quá, tại sao Cương Lạp không chấp nhận con sói kia 
chứ? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng oán trách: "Cậu thật sự không biết hay là... Cương Lạp thực sự 
yêu thích... là cậu đói ” 


Trác Mộc Cường Ba hơi ngần người ra. Nhạc Dương và Trương Lập cũng hơi kinh ngạc, có điều 
hai anh chàng nọ đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cũng lúc nghĩ đến lý luận hấp dẫn giống cái 
của họ, quả nhiên là không sai chút nào! 


Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng nói: "Cậu có biết rằng, năm đó chúng ta để Cương Lạp tự lựa 
chọn ở lại hay đi theo cậu, đối với nó là một chuyện đau khổ đến nhường nào hay không. Sau 
khi cậu đi, nó cứ qục đầu vào lòng tôi mà khóc tức tưởi, khóc đến nỗi tim tôi cũng muốn vỡ tan 
ra rồi. Mỗi bức thư cậu gửi tới, tôi đều đọc cho nó nghe. Mỗi lần nghe xong, nó lại ngồi trước 
cửa, nhìn theo hướng cậu ra đi, từ đó đến giờ nó ngóng đợi cậu trở về... 


Một người một chó ấu cùng nhau tự do chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ, đuổi thỏ, ném cành câu, 
xuống sông tắm rửa, dù đi tới đâu, hễ vừa ngồi xuống là Cương Lạp liền bổ tới rúc vào lòng Trác 


Trang 993/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba; khi Trác Mộc Cường Ba nằm trên bãi cỏ nắm nhìn trời xanh mây trắng, Cương 
Lạp sẽ ngồi bên cạnh gã; khi được gã cài cho một bông hoa nhỏ, nó sẽ chạy tới bờ sông soi 
mình, Cương Lạp là con linh ngao có khả năng nhận thức hiếm thấy trên đời, nó biết cái bóng 
phản chiếu dưới nước kia chính là mình... 


Trong khoảnh khắc, những hồi ức vụn vặt về khoảng thời gian sống chung với Cương Lạp bỗng 
chốc dân trào lên trong tâm thức, Trác Mộc Cường Ba chợt thấy chua xót trong lòng, khóe mắt 
ngân ngấn nước. 


Nhạc Dương và Trương Lập cũng thôi không pha trò nữa, ngoảnh đầu nhìn Cương Lạp, chỉ thấu 
nó đang ngồi chồm hỗm quay lưng về phía họ, ngước nhìn các thiết bị tỉnh vi trong tay đội 
trưởng Hồ Dương, hai vai hơi khẽ run run. Hai người đều có thể tưởng tượng ra được, năm đó 
khi Cường Ba thiếu gia ra đi, Cương Lạp đã phải đưa ra một lựa chọn đau khổ đến nhường nào, 
một bên là người thân đã nuôi dưỡng mình, một bên là người minh yêu thích trong lòng, đối với 
Cương Lạp, đó mới thật sự là yêu ở trong lòng mà không thể nói ra thành lời. 


Để tránh nhắc đến chủ để khơi gợi sự thương cảm này, Nhạc Dương nói với Cương Nhật Phổ 
Bạc: "Chú Cương Nhật này, tôi thấy nhất thời chắc chúng cũng không lao vào quyết chiến luôn 
đâu, chi bằng chú kể cho mọi người nghe đàn sói thứ ba kia, rốt cuộc là như thế nào đi, thủ lĩnh 
của chúng ở đâu? Tôi cũng muốn xem xem có phải con sói ấu có ba đầu sáu tay gì hay không." 


Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ nói: "Thủ lĩnh ấu à, kha kha, tôi chưa bao giờ trông thấy nó cả, 
nhưng chắc chắn nó đang ở giữa bầy sói, từ đầu tôi vẫn luôn có cảm giác rằng con sói thủ lĩnh ấu 
đã biết tôi đang ngầm quan sát chúng, chẳng qua nó chỉ không vạch trần tôi ra thôi. Hử, dù sao 
thì cũng là ăn của người một miếng, nợ của người một tiếng mà." 


"Cái gì, cái gì? Cái gì mà ăn một miếng với chẳng nợ một tiếng, chú nói rõ xem nào." 
Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Lúc mọi người đến nhà tôi, có thấu lũ cừu của tôi đâu không? " 


"Cừu? " Nghe Cương Nhật Phổ Bạc nói vậu, Nhạc Dương mới nhớ ra: "Làm gì có, chuồng cừu 
của chú trống không mà, chẳng lẽ..." 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói: "Đúng đấy, cừu nhà tôi đều bị lũ sói nàu trộm... ừm, bị chúng 
mượn ởi hết rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba cũng thầm giật mình kinh ngạc, thốt lên: "Anh bảo là, hơn một trăm con 
cừu của anh toàn bộ đều bị sói bắt đi hết rồi à? Cương Lạp đâu? ” Gã liếc mắt sang phía Cương 
Lạp, con chó giả bộ ngó lơ nhìn về phía dãy núi xa xa, nhưng hai tai lại vềnh lên rõ cao. 


Cương Nhật Phổ Bạc bất lực đáp: "Cương Lạp à, hây à, đừng nói Cương Lạp nữa, đến cả người 
sống sờ sờ như tôi đâu đích thân ngủ trong chuồng cừu, chẳng phải là vẫn không giữ được đấy 
sao? Tôi có cảm giác như là chúng nó đang thử thăm dò xem tôi nhẫn nại đến cỡ nào, mới đầu 
chỉ là năm ba con, về sau càng lúc càng táo tợn, đến nỗi chẳng còn để cho tôi con nào nữa." 


Nhạc Dương nói: "Lẽ nào chú không áp dụng các biện pháp đề phòng? " 


"Biện pháp đề phòng hả! " Không nhắc đến còn đỡ, vừa lôi chuyện này ra, Cương Nhật Phổ 
Bạc liền hừ mạnh một tiếng, nói: "Đặt thòng lọng, bẫu kẹp, bỏ thuốc, đào hố... nói cho cậu biết, 
tất cả những chiêu của con người có thể nghĩ ra được tự cổ chí kim tôi đều đã dùng hết cả rồi, 


Trang 994/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng vẫn thong dong vô sự. Mấy thủ đoạn ấu đối với chúng cứ như là trò trẻ con vậy, tôi và đàn 
sói đó đã minh tranh ám đấu mấy chục lần rồi..." Cương Nhật Phổ Bạc đột nhiên cúi thấp mặt 
xuống, "mà chưa lần nào thắng được bọn chúng." 


Anh ta lại thở dài nói tiếp: "Cũng không phải Cương Lạp không tận hết trách nhiệm, chỉ hiểm 
nỗi bầu sói nàu quá đỗi giảo hoạt, đấu với bọn chúng có thể gặp đủ trí kế vô cùng vô tận, nào là 
"điệu hổ lụ sơn", "che trời qua biển", "mượn xác hoàn hồn", "thay mận đổi đào", "ám độ Trần 
Thương"... Dù thế nào thì cứ đến đêm, chúng lại có thể dắt cừu đi qua ngay trước mắt tôi và 
Cương Lạp. Bọn cừu kia cũng đến thực thà, cả kêu cũng không kêu tiếng nào, cứ thế ngoan 
ngoãn đi theo ngường ta vậy tôi. Không chỉ mình tôi, ngay cả thôn Na La không nhà nào là 
không bị chúng dắt cừu đi." 


Nhạc Dương nói: "Vậy sao dân làng không hợp sức lại để đối phó với bọn sói ấu chứ? " 


Cương Nhật Phổ Bạc thở dài: "Cậu không biết chúng giảo hoạt thế nào đâu. Cừu của những nhà 
khác thì mỗi lần chúng chỉ dắt đi năm ba con, lại toàn bắt vào lúc thả rông ban ngày, dân làng 
còn tưởng là cừu tự đi lạc, hơn nữa bọn chúng còn dở trò bắt của nhà này bù vào của nhà kia, 
mà cừu của dân làng chẳng con nào đánh dấu đánh má gì, thế là ai cũng nói cừu nhà mình chạu 
sang chuồng nhà người khác, thành thử cãi nhau ầm ï hết cả lên. Chỉ có lũ cừu nhà tôi là chúng 
quvết chí mượn mà không trả, vơ vét sạch trơn, kể cả cái cọng lông cừu cũng không để lại cho 
tôi.' 

Nhạc Dương thảm nhủ: "Ông chú ơi, một mình chú sống giữa vùng núi hoang đồng vắng nàu, 
trước không thấy làng, sau không thấy tiệm, lũ sói kia đến không dắt cừu của chú đi thì còn kiếm 
ai vào đây nữal ” 


Trương Lập lại nói: "Tôi thật không sao hiểu nổi, tại sao cừu của dân làng thì chúng chỉ dắt đi 
năm ba con, còn cừu của chú thì bị bắt đi hết sạch sành sanh như thế? "” 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chuyện này thì phải kể từ đầu. Đàn sói này đại khái đến đây từ 
khoảng một năm trước, mới đầu, bọn chúng dùng cách lấu vật đổi vật để bắt cừu của tôi đi. Đại 
khái cũng khoảng ngày này năm ngoái, sáng sớm tôi ngủ dậy đột nhiên thấy trong chuồng cừu 
chẳng hiểu sao lại có thêm ba con la hoang, liền cảm thấu có gì bất ổn, kết quả là đếm lại thấu 
thiếu mất năm con cừu, tôi hỏi Cương Lạp, không ngờ nó cũng chẳng hay chuyện gì đã xả ra, 
đúng thực là kỳ quái hết sức. Lần đầu tiên tôi còn tưởng có ai đó đùa với mình, bèn thả lũ la đi. 
Đàn sói kia cũng thú vị ra phết, chúng tưởng tôi không thích la hoang Tây Tạng, lại xua vào 
chuồng cừu nhà tôi bốn con dê lông dài, rồi lại bắt đi năm con cừu của tôi để đổi chác, lần nàu 
thì tôi phát hiện trên hàng rào chuồng cừu có dấu vết vuốt sói trèo qua. Tôi biết, mình đụng với 
lũ sói rồi, đồng thời tôi cũng biết, lũ sói lần nàu mình đụng phải khác với tất cả bọn sói đã từng 
đến nhà tôi trước đây. Từ đấy trở đi tôi bắt đầu để ú đến bọn sói nàu. Tôi và Cương Lạp canh 
trong chuồng cừu suốt bảy ngày liền không có động tĩnh gì, vừa mới thả lỏng phần nào thì sang 
hôm sau đã lại mất thêm ba con cừu nữa, tức lộn cả ruột. Vậy là cuộc chiến giữa tôi và bầu sói 
chính thức nổ ra. Mới đầu, tôi nghĩ lũ sói nàu đều là động vật được nhà nước bảo hộ, chúng ăn 
thịt cừu của tôi, nhà nước sẽ có bồi thường thích đáng, vậy nên không định dùng súng, mà chỉ 
muốn dọa chúng kinh hãi một phen cho bớt cái thói hung hăng càn quấy đó đi. Thế nên lúc đầu, 
thì cũng chỉ dùng các cách như kết người rơm, treo chuông, giấu dây thòng lọng, đào hố. Không 
ngờ những cách nàu đều chẳng linh nghiệm, cừu nhà tôi vẫn cứ hôm nay mất ba con hôm sau 
mất năm con, mà tức hơn nữa là chúng lại có thể qua mắt Cương Lạp mà bắt trộm lũ cừu đi chứ. 


Trang 995/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mấy thứ bẫy rập thông thường đều vô dụng, vậy là tôi liền nâng cấp sử dụng loại lợi hại hơn, 
kiếm bẩu tám cái bẫy kẹp săn thú trong có mồi thịt tươi, giấu vào chỗ tối. Kết quả thế nào các 
cậu có đoán được không, bảy tám cái bẫy kẹp ấy nhất loạt đều bị kéo ra trước cửa nhà tôi, tôi 
mở cửa ra, suút chút nữa là bị trúng chiêu rồi, chẳng những như thế, bọn nó còn ăn sạch sẽ thịt 
môi ở bên trong nữa chứ. Tôi thật nghĩ nát cả óc ra mà cũng không hiểu, chẳng lẽ bọn sói nàu 
thành tinh rồi chắc! Về sau thế nào thì chắc các cậu cũng tưởng tượng ra được, tự nhiên là có 
bao nhiêu chiêu tôi giở ra hết, các cạm bẫu ấy thiết kế hoàn hảo đến nỗi bản thân tôi cũng cho 
rằng dù người thợ săn lợi hại nhất cũng phải trúng chiêu, chẳng lẽ tôi lại không chơi nổi mấu con 
sói tép riu hay sao? Thật không ngờ, chúng lại cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc. Tôi cũng 
không nhớ là đã bao nhiêu lần mình bị cạm bẫy do chính mình thiết kế hại cho nhếch nhác 
thảm hại nữa. Nếu không phải có Cương Lạp, chắc có đến mấy lần tôi bị trúng bẫu không ra nổi 
rồi đấu." 


Trương Lập không dám tin đó là sự thật: "Hình như hơi quá thần kỳ thì phải? Sao mà chúng làm 
được thế chứ? " 


Cương Nhật Phổ Bạc bực tức nói: "Ai mà biết được, tôi mà biết thì tôi không phải con người rồi! 
Nhưng có mấy lần, chúng như là biểu diễn cho tôi xem vậy, cũng cố ý cướp đi mấy con cừu 
ngay trước mũi tôi, cậu đoán xem chúng làm thế nào chứ..." Không đợi bọn Trương Lập trả lời, 
Cương Nhật Phổ Bạc đã nói tiếp luôn, "Cậu tuyệt đối không thể ngờ đến đâu, đúng vào kỳ động 
dục của lũ cừu cái nhà tôi, chẳng hiểu chúng xua ở đâu về mấy con cừu đực cao lớn anh tuấn, 
vừa xuất hiện đã đè bẹp lũ cừu đực nhà tôi nuôi. Cậu bảo xem, cái lũ cừu cái ấu cũng thật ngu 
ngốc chẳng buồn nhìn xem đằng sau đám cừu đực kia là sối hay là cái giống gì đã tí ta tí tởn 
chạy theo giai rồi, đi xong rồi không bao giờ trở về nữa luôn. " 


Cương Nhật Phổ Bạc lại phẫn nộ nói tiếp: "Ý đồ của bọn sói ấu rất rõ rệt, cậu dùng chiêu ác 
bao nhiêu thì cũng trả đòn bằng kế độc bấy nhiêu. Chẳng hạn có một lần, tôi bôi nước ớt lên đùi 
lũ cừu, bọn sói ấy mà dám đụng đến cừu nhà tôi là lỗ mũi nở hoa luôn, thấy chiêu này đủ độc 
chưa? Cả Cương Lạp tôi cũng không dám cho lại gần mấy con cừu ấy, vậy mà không ngờ, bọn 
chúng còn giáng trả một chiêu độc hơn nữal ” 


"Là gì thế? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười méo xệch: "Tôi mặc xác chúng làm thế nào mà đưa lũ cừu đi, có điều 
hành vi báo thù ngay sau đó thì khiến tôi suýt chút nữa là không chịu đựng nổi. Bọn chúng... 
bọn chúng... không ngờ đã xua lũ cừu của dân trong làng Na La vào chuồng cừu nhà tôi. Ngàu 
hôm sau, đám dân làng ấy liền đến kiếm tôi hỏi tội, đúng là có miệng mà không biết nói sao, 
khổ sở không thể kể ra được! Thử nghĩ mà xem, Cương Nhật Phổ Bạc tôi đâu tự hỏi mình đi 
ngay đứng thẳng, chưa từng làm chuyện xấu gì, vậu mà lại bị một đàn sói hại cho ô uế thanh 
danh, về sau dân trong làng hễ cứ mất cừu là lại đến tìm tôi, thật là..." 


Trương Lập, Nhạc Dương đều há hốc miệng ra, suút chút nữa thì rơi cả cằm xuống đất. Trác 
Mộc Cường Ba cũng đắm chìm vào trạng thái thẫn thờ, trong đầu chỉ vấn vơ một ý nghĩ: Cương 
Nhật Phổ Bạc đang nói đến sói đấy sao? Đấu có phải là sói không? Là loại sói gì vậy? 


Nhạc Dương là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, vội hỏi: "Đợi chút đã... Chú Cương Nhật Phổ Bạc, 
vừa nãy chú nói bọn sói xua cừu đực đến dụ dỗ cừu cái nhà chú đi, lại còn xua cừu của dân làng 
vào chuồng nhà chú, chẳng lẽ, bọn chúng bắt cừu đi không phải để ăn thịt hay sao? " 


Trang 996/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe Nhạc Dương nói vậy, Trương Lập cũng có phản ứng, đúng thế, theo cách nói của Cương 
Nhật Phổ Bạc, bọn sói này bắt trộm cừu không phải để làm thức ăn, hành vi của chúng dường 
như là có ý ngấm ngầm đấu đá với anh ta vậu. Sói không ăn thịt cừu? Vậy bọn chúng bắt cừu đi 
đâu rồi? 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu khen ngợi: "Câu này hỏi đúng vào tâm điểm rồi đấy. Không sai, 
bọn sói kia không ăn thịt cừu." Anh ngoảnh đầu lại, phóng mắt nhìn xuống mạch núi, nói với 
bọn Nhạc Dương: "Dưới chân ngọn núi lớn này cây cỏ tốt tươi, có rất nhiều la hoang Tây Tạng, 
dê lông dài, cầu ngựa, lợn rừng dừng chân nghỉ lại, tuy bọn sói nàu khá đông, nhưng hệ thống 
sinh thái nơi đây cũng vẫn thừa đủ để nuôi sống bọn chúng." 


"Vậy thì tại sao chúng còn đến trộm cừu? " Trương Lập thắc mắc. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đây lại là một vấn để mà không ai nghĩ ra được, nếu không phải tôi 
đã tận mắt chứng kiến, thì chính bản thân tôi cũng không thể tin được. Bọn chúng trộm lũ cừu 
kia đi, không ngờ lại là để... nuôi thải " 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Nuôi dưỡng gia súc, đâu tuyệt đối là hành vi chỉ có ở con 
người, bọn sói này quả thực khiến người ta quá bất ngờ rồi. 


Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tay về phía trước nói: k©) ngay phía sau sườn núi đối diện kia, có lẽ 
cũng là di tích của sông băng cổ, đã hình thành nên một khu vực địa hình như cái chậu. Tất cả lũ 
cừu sói trộm về đều được nuôi thả ở trong ấy, ngoài ra còn rất nhiều động vật ăn cỏ hoang dã 
khác nữa. Bọn sói nàu còn giỏi hơn cả những con chó chăn cừu xuất sắc nhất nữa. Chúng nó 
dồn lũ cừu lại thành từng nhóm từng nhóm, hoạch định phạm vi, chỉ huy bọn cừu ăn cỏ một 
cách có kế hoạch, có quy luật. Tại sao bọn sói này lại trộm cừu nhà nuôi chứ, chính vì chúng 
biết cừu nhà nuôi dễ quản lý, bảo đi sang bên Tây thì sẽ đi sang bên Tây, bảo đi sang bên Đông 
thì sẽ đi sang bên Đông.” 


"Hả? " Mọi người càng nghe càng thấu mê hoặc, Nhạc Dương lấy làm kỳ quái nói: "Bọn chúng 
nuôi cừu, lại không ăn thịt cừu, mục đích để làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn nuôi cho bọn cừu béo 
mẫm lên mới ăn? " 


Trương Lập nói: "Lẽ nào là vì phát triển bền vững? Sử dụng tài nguyên tái sinh một cách có hiệu 
quả? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Đừng nói là các cậu, tôi đã nghĩ suốt nửa năm dài, nát đầu nát óc 
mà cũng không nghĩ ra được rốt cuộc tại sao chúng lại làm như thế, mãi đến một tuần trước khi 
đàn bò Yak kia bất ngờ xuất hiện... " 


Nhìn địa hình xung quanh, nghĩ đến đàn bò Yak hoang dã đang bị vây khốn, rồi lại ngẫm tới 
những hành vi của bọn sói, Nhạc Dương dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sống lưng bỗng 
dưng lạnh toát, "Chú, ú chú là..." 


Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu: "Giờ thì cậu biết tôi không nói ngoa rồi chứ, đàn sói nàu, chính 
xác là đã bắt đầu tính cách đối phó lũ bò Yak từ một năm trước rồi. Theo tính toán của tôi, một 
năm trước bọn sói nàu đã theo dấu đàn bò Yak kia đến đây rồi. Lũ bò Yak hoang kia di trú một 
cách có quy luật trong dãy Himalava này, ăn từ phía Nam lên phía Bắc, rồi lại quành ngược từ 
phía Bắc trở về phía Nam. Thung lũng đối diện chúng ta kia là một vùng đồng cỏ rất lớn, mà 


Trang 997/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


muốn đến đấy thì phải vượt qua triển núi có độ cao khá lớn so với mực nước biển, vì vậy cũng 
không nhiều đông vật hoang dã đến được đó, nhưng đối với bò Yak thì nơi ấy gần như là vườn 
cực lạc rồi. Mỗi năm cứ đến mùa này là chúng lại kéo đến, chỗ ấu đủ cỏ cho chúng ăn mấy 
tháng, cả bầu đàn nhà chúng có thể ở đấy nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn thành công việc giao phối. 
Chỉ tiếc là lần này, khi bọn chúng trèo đèo vượt núi đến được vùng lạc viên ấu, thứ còn lại chỉ là 
một vùng đất hoang không còn nhành câu ngọn cỏ cộng thêm mấy trăm con sói dữ." 


Mỗi bước hành động đều trải qua suụ nghĩ cặn kẽ, mỗi quá trình đều được tính toán chu toàn, 
Nhạc Dương cảm thấy trào dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có, tựa như anh đang nhìn 
thấu, đang nghe nói về một đám những kẻ âm mưu chứ không phải một bầy sói. Đừng nói là đối 
phó với một đàn bò Yak hoang dã, thậm chí đến cả Cương Nhật Phổ Bạc cũng bị chúng bốn cợt 
nhũng nhiễu, phá rối cho đến thảm thương. Bọn chúng dường như đã nhìn thấu được bản tính 
con người, chỉ giở ra một mưu nhỏ thôi đã khiến người ta hoài nghỉ lẫn nhau, ngờ vực lẫn nhau, 
mà có lẽ trong mắt chúng, con người chẳng qua chỉ là một loài động vật bình thường, chẳng 
thông minh hơn bọn bò Yak kia là mấu. 


Trang 998/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1O - Wưu &ể Cỏa Bấy Sói 


Cương Nhật Phổ Bạc điểm đạm nói: "Có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn sói chăn thả cừu ấu, 
trong lòng có cảm giác như thế nào không? Trong mắt tôi, chúng không phải là một đàn sói 
nữa, mà là một cánh quân có tổ chức, có kủ luật. Bọn chúng phân công hợp tác, mỗi con một 
việt, cả đàn cùng hoạt động tựa như một cỗ máu mở hết công suất, bất cứ sức mạnh nào có ú đồ 
ngăn cản cỗ máy này xoay chuuển, khi đối mặt với chúng cũng đều tỏ ra lực bất tòng tâm hết." 


"Có khả năng chúng là sói chiến không? Chính là bọn sói sống chung với người Qua Ba tộc ấy? 
"“Trác Mộc Cường Ba từ nãy vẫn chưa nói gì đột nhiên mở miệng cất tiếng. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng lại tự loại trừ nó đi rồi. 
Đàn sói này được hình thành từ các gia tộc sói khác nhau, đến giờ vẫn còn giữ nguyên các đơn 
vị gia tộc, hơn nữa còn có rất nhiều gia tộc mới gia nhập bầy đàn. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai nữa thôi." Cương Nhật Phổ Bạc 
gật gật đầu. 


Trương Lập láu táu hỏi ngay: "Là gì thế? " 


Cương Nhật Phổ Bạc giải thích: "Trong đám sói ấy đã xuất hiện một thủ lĩnh tài giỏi, dưới sự dẫn 
dắt của nó, hình thái xã hội đàn sói đã nảy sinh biến hóa long trời lở đất. Phải biết rằng, sói là 
loài động vật rất giỏi mô phỏng và học tập, chỉ cần có một con sói trong đàn học được kỹ năng 
nào đấu, trong trường hợp muốn, nó có thể dạy cho tất cả những con sói khác kỹ năng như 
vậu. 


Nhạc Dương nói: "Nhưng chú còn chưa phát hiện ra con sói thủ lĩnh ấu mà? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đây cũng là điểm khiến tôi lấy làm nghi hoặc, tôi quan sát đàn sói 
này cũng một thời gian rồi, nhưng vẫn không thể nào phát hiện được rốt cuộc là con sói nào chỉ 
huy thống nhất cả đàn. Có lúc, hình như có đến mấy con sói chia nhau phát các hiệu lệnh khác 
nhau, những con sói đứng đầu các gia tộc cũng tương tự truyền lệnh cho thuộc hạ của mình. Lúc 
chúng ăn, tôi cũng thấy có mấy con sói cùng ăn một lúc, không phát hiện ra một con nào độc 
lập với cả bầy." 1 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Xem ra con sói thủ lĩnh ấy cố ú trà trộn lẫn giữa bầy sói, một vị thống 
lĩnh tỉnh minh như vậy, chắc nó cũng biết bảo vệ bản thân mình như thế nào. Có điều, dựa vào 
thái độ của những con sói khác với con thống lĩnh thì vẫn có thể quan sát ra được sự khác biệt 
chứ." 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Đây chính là điểm kỳ quái nhất, theo như tôi quan sát, đàn sói 
này tỏ ra hết sức cung kính với mấy con sói chứ không phải một con.” 


Trác Mộc Cường Ba chau mày: "Lẽ nào cũng một lúc có tới mấy thủ lĩnh? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Tôi cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng xem biểu hiện của 
Cương Lạp thì dường như chỉ có một con thủ lĩnh thôi." Nói tới đoạn này, anh ta hạ giọng xuống 


Trang 999/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rất thấp. 
"Cương Lạp? " 


Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng thì thào: "Nếu tôi đoán không lầm, Cương Lạp đã gặp con sói 
thủ lĩnh ấy rồi. " 


"Cái gì? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Vừa nãy khi tôi và vị đại sư kia đọ sức, các cậu thấu thân thủ của 
Cương Lạp thế nào? " 


"Lợi hại. ki 


"Vậy thì tôi nói cho cậu biết, một năm trước, Cương Lạp không lợi hại đến mức ấy đâu. Sau khi 
nhà tôi bị trộm mất cừu, có một hôm Cương Lạp lén lén lút lút chạy ra ngoài, rồi trở về khắp 
mình đầy thương tích, phải ở trong nhà dưỡng thương ba tháng mới khỏi hẳn. Mặc dù nó không 
nói gì, nhưng tôi biết, nhất định là nó tức khí bầy sói kia, đi kiếm người ta đánh lộn rồi. Từ sau 
bận đó, tôi phát hiện thân thủ Cương Lạp linh động hơn rất nhiều, học được rất nhiều động tác 
và tư thế chạu mới. Số lần chạu nhảy mỗi ngày của nó tăng lên rõ rệt, tôi nhìn ra được, nó đang 
ôm cả một cục tức trong bụng đấy chứ, hình như nó muốn rèn luyện cho thân thể thêm cường 
tráng khỏe mạnh để tiếp tục kiếm người ta khiêu chiến. Có điều cho đến hiện nay, tôi không 
thấy nó ra ngoài lúc nửa đêm lần nào nữa. Cương Lạp rất cao ngạo, nếu là đánh hội đồng, chắc 
chắn nó đã quay lại trả miếng rồi, tôi nghĩ là chắc chắn nó đơn độc khiêu chiến con sói thủ lĩnh 
rồi để thua, đến giờ vẫn còn chưa nắm chắc được phần thắng, thế nên mới..." 


Nhạc Dương nói: "Ý chú là, đêm hôm đó, con sói thủ lĩnh kia đã đánh tay đôi với Cương Lạp? 
Từ sau khi khiêu chiến con sói kia, Cương Lạp mới học được các kỹ năng chiến đấu mới, nhưng 
với thực lực hiện nay của nó, thậm chí cả dũng khí khiêu chiến người ta cũng không có nữa..." 


Cương Nhật Phổ Bạc gần như ghé miệng sát vào tai mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba thì 
thầm: "Chuyện này ngàn vạn lần chớ nói trước mặt Cương Lạp đấy. Các cậu thử nghĩ xem, 
ngoài con sói thủ lĩnh kia ra, sói bình thường có thể đánh với nó được không? " 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nghĩ lại thấy cũng đúng, tuy so với những con chó ngao 
khác, thể hình Cương Lạp hơi nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng so với sói thì ít nhất cũng phải to 
hơn một hai cỡ trở lên, nếu đơn đả độc đấu, quả thực khó mà tưởng tượng nổi lại có con sói nào 
có thể đánh cho nó mất luôn cả dũng khí phản kháng. Thế nhưng nghĩ theo chiều hướng ngược 
lại, vậu thì con sói thủ lĩnh kia cũng quá lợi hại! Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền 
hỏi: "Chú Cương Nhật Phổ Bạc này, thế Hải lam thú so với Tử kỳ lân thì con nào lợi hại hơn? " 


Cương Nhật Phổ Bạc không khỏi cảm thấy tức cười: "Tử kỳ lân là ngao vương trong truyền 
thuyết, Hải lam thú, Hoàng kim nhãn tuụ đều là giống ngao quý hiếm, nhưng cùng lắm chỉ là 
trung thần mãnh tướng bên cạnh bậc vương giả mà thôi, có lợi hại mấy cũng chỉ là kẻ bề tôi. 
Ánh sáng đom đóm sao có thể so bì với vầng nguyệt trên cao được." Nhạc Dương tức khắc á 
khẩu không nói được lời nào, chỉ biết ngâu người ra nhìn Trác Mộc Cường Ba. 


“Tốt lắm! " đội trưởng Hồ Dương đang ở cạnh đấy đo đạc núi non đột nhiên hưng phấn reo lên 
một tiếng khe khẽ, quay sang nói với cả bọn, "Đường này đi được đấy! " Anh đưa tay chỉ vào con 
đường dốc nơi lũ sói đang trấn thủ, đoạn nói: "Đã đo đạc rồi, khe dốc bị sông băng ăn mòn nàu 


Trang 1.000/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là con đường an toàn nhất mà chúng ta phát hiện được cho tới thời điểm nà! " 


Cả đám Trác Mộc Cường Ba đều sững người ra tại chỗ. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy liền ngạc 
nhiên hỏi: "Sao vậy? Thế mà vẫn không khiến mọi người hưng phấn lên chút nào hay sao? " 


Nhạc Dương đưa mắt nhìn bầy sói trên dốc núi, cười khổ não, nói: "An... toàn nhất hả? Hơ hơ, 
đội trưởng Hồ à, anh thật là, thật là biết đùa đấy? " Đúng lúc nàu, anh chàng đột nhiên để ý thấy 
Lạt ma Á La ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn cứ liếc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Phải rồi, chú 
Cương Nhật Phổ Bạc này biết rất nhiều chuyện, có lẽ nào, đại sư đã biết lai lịch của chú ấy rồi? 
Nhạc Dương thâm quyết định trong lòng, chuuến này trở về nhất định phải hỏi Lạt ma Á La cho 
cặn kẽ. 


Lúc này, Trương Lập đột nhiên nói: "Mau xem đi, lũ bò Yak bắt đầu hành động rồi! " 


Đội hình của đàn bò đã có thay đổi, lũ bò đực tập trung sang cánh phía Nam và phía sau, bò cái 
và bê con dồn cả sang phía đối diện với mười mấy con sói gầy quộc. Con bò đực thủ lĩnh ngửa 
cổ kêu vang một tiếng, bốn vó gõ lên đá cuội kêu "cạch, cạch", chỉ thấu đám bò đực bên cánh 
phía Nam liền nhất loạt xông lên dốc, bọn ở phía sau thì xông thẳng ra chỗ miệng hồ lô, còn bò 
cái và bê con lại lao ra khu trống ở đáy hồ lô. 


Chiêu nàu cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của đám người Trác Mộc Cường Ba. Cương Nhật 
Phổ Bạc nói: "Thì ra là muốn giở chiêu bốn mặt nở hoa, nếu đàn sói kia có sơ suất ở điểm nào 
đó, lũ bò Yak này sẽ xông ra khỏi vòng vây được đấy." 


Trương Lập nói: "Nhưng mà như vậy thì chẳng phải là thực lực của đàn bò sẽ càng bị phân tán 
hay sao? Nếu là đàn sói tầm thường thì dùng cách đó còn được, chỉ tiếc là chúng lại gặp phải 
bọn sói nàu... ˆ 


Nhạc Dương giật lấy ống nhòm nói: "Không đúng, nếu chúng muốn đột phá vòng vây từ cả bốn 
phía, vậy thì nhóm nào cũng phải có bò cái, bê con và mấy con bò đực mới đúng. Lẽ nào bọn 
bò Yak này cho rằng kẻ địch đã dồn lực lượng vào miệng hồ lô và dốc núi phía Nam, muốn lợi 
dụng lũ bò đực để cảm chân đối phương, tạo ra cơ hội chạy thoát cho bọn bò cái và bê con? " 


Trương Lập nói: "Vậu tại sao chúng lại dám để bò cái và bê con xông pha vào giữa đàn sói? Bọn 
chúng không sợ đấy là cạm bẫy sao? " 


Nhạc Dương trầm ngâm: "Ừm, mưới mấy con sói gàu quộc ở chính diện dụ địch kia xem ra có lẽ 
là lũ yếu ớt nhất trong cả đàn sói, hơn nữa phía sau bọn chúng cũng không còn quân hậu bị nữa, 
tôi nghĩ là bọn sói đang sử dụng chiến thuật hư mà thực, thực mà hư, đánh cược xem lũ bò Yak 
có dám xông thẳng lên phía trước hay không? Lẽ nào con bò đực đầu đàn kia đã nhìn thấu được 
sách lược của đàn sói rồi? Nhưng ở vị trí của chúng đâu có nhìn thấy được tình hình phía sau 
đám sói gầy quộc kia nhỉ." 

Trác Mộc Cường Ba chợt nói: "Đừng làm ồn nữa, chúng thay đổi chiến thuật rồi kìa. " 

Chỉ thấy bọn bò đực đang xông về phía miệng hồ lô chợt không lao về hướng ấy nữa, cả bọn 
xông lên dốc núi phía Nam cũng chỉ leo được nửa chừng, rồi cả hai nhóm đều đổi hướng giữa 
đường, lao về hướng của lũ bò cái và bê con. Lũ bò cái và bê con ấu đang đứng giữa bọn bò đực 
và mười mấy con sói gầy quộc kia, thân thể chúng vừa hay che kín toàn bộ tâm nhìn của bọn 
sói, khi lũ bò đực kia lao ngược về được nửa chừng, đám bò cái và bê con mới cùng lúc dạt sang 


Trang 1.001⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hai bên, lũ bò đực đã tập hợp thành đội hình liền lao thẳng vào giữa bảy sói, khí thế tựa như sấm 
sét mưa giông! 


Nhạc Dương kêu lên: "Ồ, thì ra là kéo dài khoảng cách để chạy lấy đà, chuẩn bị xung kích, giống 
như lúc người ta đánh nhau, trước tiên phải thu nắm đấm về rồi mới nhằm vào chỗ yếu nhất của 
kẻ địch, cho hắn một đòn chí mạng vậu! Chẳng những thế, đồng thời chúng còn làm nhiễu loạn 
tâm nhìn của kẻ địch, khiến đối phương không kịp điều chỉnh chiến thuật, con bò đực đầu đàn 
này cũng không phải hạng thường đâu! ” 


Trương Lập lại nhổm lên ghé mắt vào ống nhòm, nói: "Nhưng mà lũ sói kia hình như cũng 
không căng thẳng gì cho lắm kìa? " 


Nhạc Dương nhìn lại, thấy đàn sói vẫn con nằm con ngồi thưa thớt, một con sói nâu ngoác †o 
cái miệng ra ngáp, đích thực không hề có vẻ gì là căng thẳng khẩn trương, bọn sói mai phục ở 
những chỗ khác cũng đều lặng lẽ chờ đợi, không hề hoảng loạn nhốn nháo chút nào. Ngược lại 
Nhạc Dương ở trên quan sát lại hồi hộp, nói: "Đừng gấp, bọn sói kia đang giở kế không thành 
đấu, sau lưng chúng không có chỉ viện gì đâu, tất nhiên chúng không thể tỏ ra căng thẳng được. 
Giờ bọn chúng và bầy bò Yak đang đọ xem bên nào giữ được đến giây phút cuối cùng, nếu giờ 
mà chúng đã loạn lên rồi, bọn bò Yak kia tự nhiên là sẽ xông thẳng qua thôi, chúng chỉ có cách 
giữ vững ổn định... xem xem con bò Yak đầu đàn kia có thể dẫn cả bầu của nó đến cách bầy sói 
bao xa thì dừng lại." 


"Nếu lũ bò không dừng lại thì sao? " 


“Thì bọn sói này sẽ bị giẫãm nát thành thịt xay. Anh nhìn mà xem, bò cái và bê con không tham 
gia hàng ngũ xung trận, bọn chúng chỉ dè dặt chạy theo phía sau, cũng có nghĩa là, đàn bò Yak 
vẫn để lại cho mình một đường lui, một khi có biến cố gì xảy ra, chúng sẽ chạy ngược trở lại." 


Thể trọng trung bình của bò Yak đực là khoảng trên một tấn, hơn hai chục con cùng lúc guồng 
chân lao tới, mặt đất cũng rung lên khe khẽ, từng viên đá cuội lớn bị bốn vó của lũ bò giẫm lên 
bắn tung ra bốn phía, đá vụn trên triển dốc cũng không ngừng lăn xuống... 


Đàn bò vẫn còn cách lũ sói chừng tám chục mét, mồ hôi dã ướt đẫm lòng bàn tau Nhạc Dương, 
anh thầm nhủ, bọn sói nàu cũng trầm tĩnh thật đấy. Lúc này, mắt sói nhìn đàn bò lao tới đâu có 
khác gì một người nhìn thấy cả bầy voi hoang ầm ập xông về phía mình, khoảng cách chỉ còn 
chưa đầy sáu chục mét nữa thôi, vậu mà vẫn còn ung dung uống trà hút thuốc được nữa nau 
sao? Trương Lập ở bên cạnh ấn tay lên vai Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương hơi ngả ra, anh 
chàng liền chen lên ghé mắt quan sát. 


Một con sói nhồm đứng lên, Trác Mộc Cường Ba đang tưởng rằng bầy sói sắp có hành động rồi, 
nào ngờ con sói kia chỉ liếc nhìn lũ bò Yak một cái đầy khinh miệt, rồi lại nằm xuống, tựa hồ 
như chẳng liên quan gì đến mình vậu. Trác Mộc Cường Ba vội điều chỉnh ống nhòm, đàn bò chỉ 
còn cách lũ sói chưa đầu năm mươi mét. 


Theo những gì Cương Nhật Phổ Bạc hiểu về bọn sói này, chắc chắn chúng còn trò gì đó ở đằng 
sau. Nhưng anh ta đã trợn tròn hết cả mắt để tìm kiếm hai bên sơn cốc rồi, khoảng đất cao phía 
mé bên không hề có mai phục, sau lưng mười mấy con sói không có chi viện, chỉ có một 
khoảng đất trống, như thế còn giở ra được chiêu gì nữa đây? Khoảng cách giữa lũ bò và bọn sói 
càng lúc càng gần thêm, tâm trạng Cương Nhật Phổ Bạc chỉ e còn căng thẳng hơn cả bọn sói 


Trang 1.002/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kia, anh ta cứ không ngừng thảm tự hỏi mình: "Tại sao bọn sói kia không hể căng thẳng? Rốt 
cuộc chúng còn bố trí gì nữa đây? Tại sao bọn chúng không hề tỏ ra căng thắng một chút nào 
vậy? " 


Đội trưởng Hồ Dương và Lạt ma Á La mỉm cười nhìn bốn người hai lớn hai nhỏ đang gí mắt vào 
mấy chiếc ống nhòm quan sát chim, vừa kích động lại vừa hưng phấn, hệt như bốn con bạc khát 
nước trong trường đua ngựa; Ba Tang lạnh lùng ngước nhìn trời xanh mây trắng, đối với anh ta 
thì chẳng có gì quan trọng cả; còn Cương Lạp, lúc này lại cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, 
chỗ nào có gió lau cỏ động một chút thôi nó trợn mắt trừng trừng về phía ấy. 


Không có bụi mù cuồn cuộn, không có tiếng gầm gào cuồng nộ, chỉ có tiếng thở nặng nề và 
tiếng bước chân rầm rập của lũ bò Yak, chúng cúi thấp đầu, mắt trợn trừng giận dữ nhìn về phía 
trước. Bò Yak là loài động vật có thể hình lớn nhất trên cao nguyên này, chúng đã xông thẳng 
về phía trước như thế, kẻ nào dám cản đường cơ chứ? ! Bọn chó sói cỏn con này, không ngờ lại 
dám coi thường khinh rẻ chúng ta như thế! Giẫm nát bọn chúng! 


Con bò đực đầu đàn guồng chân lao lên, nó cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập mạnh đến thế, 
mỗi lần sải chân xông tới, cả núi đá cũng phải nhường đường, vậu mà lũ động vật bốn chân lông 
ngắn đuôi cụt ngủn này lại khiến cả đàn, cả bầy nhà nó phải nếm đủ mùi đau khổ, thử hỏi nó 
không phẫn nộ làm sao được? Giờ đây cái lũ ấu lại còn dám lượn lờ nga trước mắt, tỏ ra khinh 
khỉnh coi thường vênh vênh váo váo, nó đã điên tiết lắm rồi. Con bò đầu đàn hạ quyết tâm, 
xông lên! Giẫm bẹp bọn chúng ral 


Khoảng cách với bảy sói kéo lại còn bốn mươi lăm mét, bốn mươi mét, ba mươi lăm mét. "Ò..." 
Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng rống bi thảm làm con bò Yak đầu đàn đang bị lửa giận 
làm cho u mê đầu óc giật mình sực tỉnh. Khi khoảng cách giữa chúng và bầy sói còn khoảng ba 
chục mét, con bò đực đầu tiên đột nhiên khuyu chân trước xuống, quỳ gục dưới đất, nhưng đà 
lao sầm sập ấy vẫn không hề giảm sút, cả thân mình nó vẫn lăn lông lốc về phía bọn chó sói. Kế 
tiếp đó là con thứ hai, con thứ ba, những con bò ngã xuống lại cản bước lũ đồng loại ở phía sau 
đang lao tới, tạo thành phản ứng dây chuyền, trong chốc lát đã có cả một đám ngã rạp ra, khắp 
nơi đều là những tấm thân khổng lỏ lăn lông lốc cùng tiếng bò rống vang động khắp vùng sơn 
cốc. Khi nhà ảo thuật bóc trần bí mật của màn diễn, những người có mặt thường tỏ vẻ khinh khi 
coi thường, lớn tiếng nói rằng "thì ra là đơn giản như thế, có gì mà giỏi đâu, chẳng qua là tôi 
chưa nghĩ đến đấy thôi." Tâm trạng của bọn Trác Mộc Cường Ba lúc nàu cũng khá giống với 
những người xem nhà ảo thuật vén tấm màn bí mật của trò diễn lên ấu, thì ra là chúng dùng kẹp 
bẫy thú, mỗi một chuyện đơn giản như thế mà thôi, chẳng qua là không ai trong bọn nghĩ tới. 
Đàn sói không ngờ đã đặt phía trước mười mấy con sói gầy gò ốm vếu dụ địch kia mấy chiếc 
kẹp bẫy thú, không hiểu chúng còn kiếm được ở đâu mấy vầng cỏ và cả đất bùn phủ lên bên 
trên, nếu không giẫm phải thì thực sự khó mà nhìn ra nổi. 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu nói: "Những cái kẹp bẫu kẹp này chắc chắn là chúng tha của bọn 
săn trộm dưới chân núi. Có lẽ chúng giấu bẫu trong đống đá từ đêm hôm qua. Khi tối trời, thị lực 
của bò Yak thua xa lũ sói." 


Nhạc Dương vỗ đùi đánh đét một cái: "Tôi đã nói chắc chắn còn có hậu chước mà, không ngờ 
chúng lại dùng chiêu này. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng, năm đó chẳng phải 
chúng đã lợi dụng thứ này để đối phó với chú Cương Nhật Phổ Bạc đấy sao..." 


Trang 1.003/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Ùm, " Trác Mộc Cường Ba khẽ ho một tiếng. Nhạc Dương liền lập tức ngậm miệng không nói 
tiếp nữa. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Mấy vắng cỏ kia dàu quá, bẫu kẹp không phát huy được hiệu quả 
thực sự, bọn bò Yak chỉ bị kẹp vào chân, xem ra không thương tổn đến gân cốt, chúng vẫn còn 
sức chiến đấu." 


Nhạc Dương thở dài cảm thán nói: "Biết dùng cỏ để ngụy trang đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa dù 
bọn bò Yak không bị thương, nhưng có một cái kẹp sắt thù lù thế kia kẹp vào chân, bước đi tập 
tà tập tễnh, sức chiến đấu cũng giảm sút đáng kể rồi." 


Trương Lập nói: "Nhìn kìa, chúng lại làm gì nữa thế kial " 


Khi đàn bò Yak đang ngã ngáo ngã nhào, mười mấy con sói gầy qguộc nằm dụ địch kia mới đứng 
lên, tinh thần phấn chấn, đồng thời một đám sói khác ở ba phòng tuyến bên ngoài cũng nhanh 
chóng đổi vị trí, tăng viện cho lũ sói dụ địch, còn hai phòng tuyến kia vẫn im lìm bất động. Lúc 
này cả một lũ bò Yak lăn lông lốc xô nhau tới ngay trước mặt lũ sói, giống như đem mình nộp 
vào miệng đối phương vậy, muốn đứng lên chạy trốn lắm nhưng lực bất tòng tâm. 


Lũ sói nhằm vào con bò đầu đàn tràn tới, con bò nàu cũng không được may mắn, bị một cái bẫu 
thú kẹp vào chân trước, thấu lũ sói vâu đến, liền liều mạng quẫy đạp cả bốn chân, lật mình một 
cái rồi mang theo cả cái bẫu thú đứng thẳng dậu. Lũ sói lập tức kéo dãn cự lụ, mấy con sói nhảy 
chồm lên trước mặt con bò đầu đàn để thu hút sự chú ú, một con sói mặt hoa nhân lúc kẻ địch 
không để phòng, xồ lên lưng đối phương, hai chỉ trước bập mạnh, che luôn cặp mắt của con bò 
khống lỏ. 


Con bò đầu đàn không nhìn thấy gì, kinh hoàng rống lên "ò ò ò" bất chấp vết thương đau đớn, 
cứ thế guồng chân chạy như điên, con sói mặt hoa kia không ngờ lại như xe nhẹ chạy đường 
quen, đứng trên lưng bò Yak ta hết sức vững vàng, mặc tình đối phương có lắc giật thế nào cũng 
không rơi. Chạy được một quãng, con bò đầu đàn kiệt sức, vết thương nhói đau lên, liền khuyuu 
xuống, con sói mặt hoa kia giờ mới tung mình nhảy khỏi lưng bò. Con bò đầu đàn vừa nhìn 
được, liền lập tức hồn phiêu phách tán: chạy nhắng lên thế nào mà nó lại chạy đúng vào giữa 
đàn sói, lúc này xung quanh nó toàn sói là sói đứng chen chúc! 


Đàn bò Yak mất thủ lĩnh, lập tức náo loạn hết cả lên, những con bò không bị thương sớm đã lùi 
trở lại trong hồ lô đứng chung với lũ bò cái bê con. Những con bị thương khá nhẹ cũng đã khập 
khiễng chạy vẻ, chỉ còn lại những con khó có thể đi lại nằm đờ ra giữa bầy sói, muốn chạy cũng 
không được, muốn đi cũng chẳng xong. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn ba con bò Yak bị giữ lại giữa bầy sói, nói: "Vị trí lũ sói nàu đặt bẫu kẹp 
cũng rất khéo, có lẽ tổng cộng cũng chỉ khoảng bốn năm chiếc, nhưng lợi dụng được đà lao của 
lũ bò, khiến cho cả đàn cả lũ bọn chúng đều ngã nhào ra." 


Nhạc Dương nói: "Tôi vẫn còn một nghỉ vấn. Lũ sói này tốn bao nhiêu tinh lực vâu khốn đàn bò 
Yak ở đây, rốt cuộc là có ú đồ gì? Chẳng lẽ vì thịt bò Yak ăn ngon hơn thịt cừu à? Hay là còn có 
mục đích nào khác nữa? 


Trương Lập vừa nãy mới nghe Nhạc Dương nói Tử kỳ lân có khả năng là do chó sói và chó ngao 
giao phối sinh ra, đột nhiên nói với vẻ rất suy tư: "A, tôi biết rồi, lũ sói thấu con bò đực đầu đàn 


Trang 1.004/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kia cao lớn uụ mãnh, nói không chừng lại muốn diễn trò bò sói tạp giao, đẻ ra mấy con ngưu 
lang cũng nên.” 


Nhạc Dương phun "phì phì" nói: "Còn cả Chức Nữ nữa đấy, ngưu lang cái gì chứ! Chỉ có anh 


mới nghĩ ra thứ ấy được thôi. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chỉ dựa vào tưởng tượng đích thực là rất khó đoán ra được ú đồ của 
đàn sói nàu, cứ xem tiếp đi." 


Chú Thích 


1. Những con sói đó sau này gắn chặt với sự thành công của quá trình mở ra cánh cửa Bạc Ba La thần miếu và bản 
thân Trác Mộc Cường Ba. 


Trang 1.005/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 414 - Đụng Đồ 


Con bò Yak đầu đàn lọt vào giữa bầu sói, tả xung hữu đột thế nào cũng ko thể thoát ra nổi, chỉ 
cần nó hơi lơ là một chút, bọn sói sẽ lập tức sử dụng chiến thuật chồng chất, tất cả lũ bổ nhào 
lên đối thủ, đè nghiến con bò Yak khổng lồ xuống đất. Nhưng chỉ cần con bò vùng vẫu một cái, 
lũ sói sẽ lại tản ra, rồi con bò lại đứng lên, gắng gượng chạy mấy bước lại bị lũ sói đè ngửa ra 
đất, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, dù thể lực con bò kia có khỏe đến mấy thì cũng không chịu 
nổi. Nói gì thì nói, nó đã dẫn cả bầu băng đèo vượt núi, tới được đây thì gần như đã cạn kiệt sức 
lực, lại bị vâu khốn mấy ngày liền không được ăn gì, giờ còn phải ác đấu với cả bầy sói đông đảo, 
tình thế hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía cũng là lẽ dĩ nhiên. 


Cuối cùng, khi con bò Yak đầu đàn bị đè ngửa ra lần thứ tám, nó cũng nhận thức được một cách 
rõ rệt rằng giãu giụa và phản kháng chỉ là uống công vô ích, liền nằm luôn ra đấy không đứng 
lên nữa, lỗ mũi khọot khà khọt khẹt thở phì phì. Bảy sói cũng không áp sát quá, mà chạy vòng 
vòng xung quanh con bò đầu đàn, cá biệt có vài con sói táo gan tiến lên lấy móng vuốt gấu gầy 
chân trước chân sau con bò, hoặc đứng lên đầu nó mà lắc lắc cặp sừng, quan sát xem đối 
phương phản ứng thế nào. Chỉ thấy con bò đầu đàn kia sợ đến run bần bật cả thân mình, nhưng 
không dám nhúc nhích chút nào, ánh mắt toát lên vẻ bất lực sâu sắc. Lũ sói dường như ú thức 
được thắng lợi của mình, một con sói gầu gò đứng trên mình con bò Yak, mười mấy con còn lại 
vây thành một vòng tròn, rồi nhất loạt ngửa cổ hú dài, cả lũ sói mai phục trên các triển núi cũng 
xuất hiện, tiền hô hậu ứng cất tiếng hú vang, nhất thời khắp cả vùng núi đều văng vắng tiếng sói 
tru gào. 


Trương Lập vội nói: "Xem đi kìa, đó có phải thủ lĩnh của bầy sói không? " 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không phải, đó là binh sĩ giành được thắng lợi. Nó chính là con 
sói đầu tiên nhảy bổ lên mình con bò Yak đầu đàn, thế nên nó có tư cách nhận lấy vinh quang 
nàu. ` 


Con bò đầu đàn nằm vên bất động, bọn sói bắt đầu bạo dạn hẳn lên, chỉ thấu có mấy con sói 
dường như đang cắn một chân trước con bò, ra sức giằng xé gì đấu, Trương Lập nói: "Ứm, sao 
thế nhỉ, chuẩn bị mở đại tiệc mừng thắng lợi rồi sao? " Nhạc Dương đấy Trương Lập ra, liếc 
nhìn một cái rồi nói ngay: "Mắt anh bị làm sao thế, chúng nó muốn gỡ cái bẫy kẹp ra đó, chậc. 
Rết cuộc bọn này đang làm cái trò gì thế nhỉ? " 


Chỉ thấy cả mấy con sói cùng ra sức mở cái bẫy kẹp, con bò đầu đàn nhấc chân một cái là ra 
được luôn, lập tức lại có mấy con sói khác nhao tới, đứng bên cạnh chân con bò hít hít ngửi 
ngửi, kế đó lè lưỡi ra liếm lên cái chân bị thương của nó. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt 
lên: "Chúng đang chữa thương cho con bò Yak đầu đàn kia, trong nước bọt của sói có thành 
phần kháng viêm, có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, thế nên mỗi khi bị thương chúng lại lè 
luỡi liếm vết thương. Rốt cuộc chúng đang giở trò gì vậy? " 


Nhạc Dương cũng hiếu kỳ nói: "Bắt sống thủ lĩnh của đối phương nhưng lại không giết, ngược lại 
còn chữa vết thương cho nữa? Bọn sói này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ lầm rồi. Bọn sói phủ lên bẫu 


Trang 1.006/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kẹp những tảng cỏ dày chính là vì không muốn bọn bò Yak này bị thương quá nặng, bọn chúng 


căn bản không định khiến lũ bò Yak bị những tổn thương không thể phục hồi. 
Trương Lập thắc mắc: "Vậy thì rốt cuộc chúng nó muốn làm gì vậy? " 


Không lâu sau, một con sói từ đằng xa chạy tới, điều khiến bọn Nhạc Dương kinh ngạc nhất là 
trong miệng nó không ngờ lại ngậm một bó cỏ to tướng, bó cỏ được vứt ngay trước mặt con bò 
Yak đầu đàn kia. Lúc này con bò đầu đàn đã đứng lên được, nó trợn trừng trừng đôi mắt bò lên 
dò xét quan sát những con sói đã làm mình mất hết thể diện thanh danh này, sao mà nhỏ bé 
thế, mình bị cái đám nhỏ bé này đánh bại hay sao? Con bò đầu đàn mũi thở khụt khịt, ngoảnh 
đầu đi chẳng buồn nhìn bó cỏ lấy một lần. 


Cùng lúc đó, những con bò lùi về cố thủ trong địa hình hồ lô cũng nhận được đãi ngộ tương 
đương như thế. Trên dốc núi phía Đông, bọn sói không ngừng ném xuống những bó cỏ còn 
dính cả bùn đất, chẳng mấy chốc đã chất thành một đống nhỏ. Đối mặt với sự hấp dẫn đến mê 
hồn này, lũ bò đực đã kết thành một phòng tuyến, ngăn đám bò cái và bê con ở phía sau, không 
để chúng đến gần đống cỏ kia. Nhưng cả một đống cỏ xanh mơn mởn đối với đàn bò đã bị đói 
mấy ngày quả thực có sức hút quá lớn, lũ bê con cứ rống lên "be be be” ầm ï như phát điên, đầu 
vú mấy con bò cái khô quắt khô queo, không ăn cỏ thì chúng không thể có sữa, nghe thấy 
những tiếng kêu như xé ruột xé gan của lũ bê con, cuối cùng cũng có con bò cái không cầm 
lòng được, xông ra khỏi phòng tuyến của đám bò đực tiến về đống cỏ hấp dẫn kia. Đã có con 
đầu tiên, thì cũng có con thứ hai, thứ ba, mới đầu bọn bò đực vẫn đứng ngoài quan sát, sau khi 
thấy không có gì nguụ hiểm, cả đám cũng chen vào, ngược lại còn đấy lũ bò cái và bê con sang 
một bên, một mình ăn ngấu nghiến như hổ đói. 


Đống cỏ ấy thì ít mà đất thì nhiều, chỉ loáng cái đã bị lũ bò ăn hết sạch sành sanh, sợ rằng chẳng 
có lấu một con được ăn no. Lũ bò Yak này vốn dựa vào ý chí mà kháng cự lại cảm giác đói khát, 
giờ đã được nếm mùi của ngon, cảm giác đói bụng sôi ùng ục kia ngược lại còn dữ dội hơn lúc 
trước nữa. Không ít con bò cái đã không chịu đựng nổi tiếng kêu của lũ bê con, lần lượt ngẩng 
đầu lên hướng về phía lũ sói trên dốc núi phát ra những tiếng kêu như thể khẩn cầu, nhưng bọn 
sói kia giờ lại không ném cỏ xanh xuống nữa, mà đều ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác — 
hướng con bò Yak đầu đàn kia. Chỗ con bò đầu đàn và đàn bò cách nhau chừng trăm mét, nó 
có thể trông thấy bầy đàn, đồng thời đàn bò cũng có thể nhìn thấy thủ lĩnh của mình, đâu hiển 
nhiên cũng là do bảy sói kia dàu công sắp xếp. Lúc này con bò đầu đàn kia vẫn không chịu ăn 
đám cỏ xanh trước mắt, cao ngạo bướng bỉnh đứng giữa một lũ sói dữ, ưu thế về thể hình nổi 
bật hẳn lên, tình thế thật sự vô cùng quái dị. 


Một lát sau, bầu sói lại bắt đầu châu đầu ghé tai rì rầm, dường như lại có trò gì mới. Quả nhiên, 
chẳng mấy chốc, ở bên kia dốc núi liền xuất hiện một lũ sói dẫn theo một đàn cừu đi tới. Cương 
Nhật Phổ Bạc ngần người ra, nói: "Đó là cừu của tôi mà." 


Chỉ thấy lũ sói lùa đàn cừu đến chỗ đàn bò Yak có thể trông thấy, đàn cừu liền tản ra, bắt đầu tự 
do gặm cỏ trên trảng cỏ cuối cùng còn sót lại ấu, lũ sói thì cứ đi đi lại lại thoải mái giữa đàn cừu. 
Lũ cừu kia chẳng những không sợ bọn sói, mà ngược lại thi thoảng còn cúi đầu xuống, cọ cọ mặt 
vào đầu sói tỏ lòng hữu hảo. Cảnh tượng này, đừng nói là lũ bò Yak trố mắt ra nhìn, mà cả bọn 
Trác Mộc Cường Ba, cũng có ai đã từng thấu sói chơi đùa với cừu bao giờ? ! Nhạc Dương lẩm 
bẩm nói: "Công kiên chỉ chiến, công tâm vi thượng, e là đàn bò Yak này không chống đỡ được 
rồi. 


Trang 1.007/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cùng lúc Nhạc Dương thốt lên câu ấu, trong bầy sói dường như đã có con phát hiệu lệnh, lũ sói 
ở xung quanh đều tụ lại một chỗ, xếp thành trận thế hình kim tự tháp, đỉnh nhọn của kim tự 
tháp ấy hướng đối diện với con bò Yak đầu đàn. Trương Lập thấp giọng nói: "Xem nhanh lên, 
con sói thủ lĩnh, đây nhất định là con sói thủ lĩnh rồi, không thể sai được! " 


Chỉ tiếc là từ vị trí của bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của 
con sói thủ lĩnh mà thôi, thoạt nhìn thì cũng là bộ lông màu nâu xam xám, chẳng khác biệt gì so 
với những con sói khác cả. Nhưng trong mắt con bò Yak đầu đàn kia thì hiển nhiên tình hình 
hoàn toàn khác với những gì mấy người đám Trác Mộc Cường Ba trông thấy, khi nó chính diện 
đối mặt với con sói thủ lĩnh kia, ánh mắt liền tràn ngập nỗi sợ hãi, hoảng loạn bất an, bốn chân 
loạng choạng như say rượu, cả thân hình cứ không ngừng đong đưa tại chỗ, đến đứng dường 
như cũng không đứng vững nổi nữa. Bất đỏ, bầy sói đột nhiên lặng yên, cả lũ cừu cũng đột 
nhiên lặng vên, lũ bò Yak ở đằng xa cũng lặng yên, không gian chỉ còn lại tiếng cơn gió lạnh 
thổi se sắt. Một cảm giác tĩnh lặng lan tỏa ra xung quanh, cả mấy người bọn Trương Lập, Nhạc 
Dương đều cảm thấy từ gan bàn chân xông lên một luồng khí lạnh buốt hết sức cổ quái, nhưng 
tuyệt đối không phải do cơn gió lạnh kia gây ra. Lạt ma Á La cũng lần đầu tiên đưa mắt để ú 
quan sát bầy sói bên dưới, Cương Nhật Phổ Bạc bất giác đặt tay lên chuôi đao, bộ lông của 
Cương Lạp cũng dần lộ ra sắc lam nhàn nhạt dù nó chẳng hề chạy nhảy gì, lông trên cổ xù ra, 
trông như lông bờm sư tử đực vậy. Cả một đám người đó, duy chỉ có Trác Mộc Cường Ba là 
không phát hiện ra thay đổi gì. Ba Tang đứng bên cạnh hờ hững buông một câu: "Sát khí mạnh 
quá." Khóe miệng anh ta hơi giật giật, tự hồ nghĩ đến điều gì đó. 


Con bò Yak đầu đàn không sao kiên cường thêm được nữa, chân trước nó khuvu xuống, lần này 
thì không phải vì đau đớn mà vẫn quù hẳn xuống. Nó cúi gằm cái đầu từ nãu đến giờ vẫn ngẩng 
cao, ngoan ngoãn ăn sạch sẽ đống cỏ trước mặt. Không khí bức bách ấy liền đột nhiên tan biến 
theo làn gió, Trương Lập thấy vậy thì hét toáng lên: "Nhìn đi, nhìn đi, con bò ấy đầu hàng rồi! 
Nó khuất phục rồi! Nó khuất phục rồi! " 


Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên: "Thì ra lũ sói nàu không phải muốn ăn thịt đàn bò Yak, 
chúng muốn chinh phục, chinh phục cả một đàn bò Yak hoang lớn như thế cơ đấy! " 


Bàn tau Cương Nhật Phổ Bạc ấn lên tảng nham thạch lạnh như băng đỏ bừng cả lên vì rét song 
anh ta không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nghe anh lầm bẩm nói: "Thì ra là chính phục, không ngờ 
là chinh phục! Tôi thực sự khâm phục đàn sói này rồi đấy! " Anh ta giơ ngón tay chỉ về phía đàn 
sói, nói với Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, "Các cậu biết không, một vạn năm trước, tổ tiên 
loài người chúng ta cũng đã làm những chuyện giống như lũ sói này đây... huấn luyện nuôi 
dưỡng động vật hoang dã, biến chúng thành gia súc. Chỉ có điều là đàn sói này so với tổ tiên 
chúng ta thì ưu tú hơn nhiều." 


Cương Nhật Phổ Bạc đang xúc động bồi hồi, bỗng nghe Cương Lạp đột nhiên phát ra một tiếng 
kêu thấp nhưng ngắn và gấp, khẽ huúch vào người chủ nhân một cái, rồi nói lại nhao tới trước 
cắn gấu quần Trác Mộc Cường Ba ra sức giật mạnh. Trác Mộc Cường Ba đang ngập ngừng do 
dự, chợt nghe Ba Tang nhíu mày nói: "Không xong rồi! " Cương Nhật Phổ Bạc cũng giật mình 
sực tỉnh, vội nói: "Chạy mau, bị phát hiện rồi! " Dứt lời liền guồng chân chạy xuống dốc núi. 
Nhạc Dương kéo Trương Lập, Trương Lập chạy ra kéo đội trưởng Hồ Dương, nhưng anh này lại 
nói: "Thiết bị, còn chưa thu dọn thiết bị mà.” 


Trương Lập thúc giục: "Ôi cha, lúc nào rồi mà còn thiết với chẳng bị." 


Trang 1.008/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang đặt tay lên cán dao, theo ý nguyện của anh ta thì nên "trực tiếp đối thoại" với đàn sói 
một phen, nhưng một thứ bản năng phát xuất từ sâu thắm trong nội tâm đã khiến anh ta đưa ra 
quyết định phải chạy cho mau. 


Đúng lúc ấy, lại chợt thấu Cương Nhật Phổ Bạc đang chạy ở phía trước dừng phắt lại như phanh 
xe... Bầy sói không ở sau lưng, mà ở giữa đường trở về của họ. Mấy cái bóng lom khom đứng 
thẳng lên, tổng cộng có năm con sói chặn trên đường. Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Bọn lính tuần 
tra, thủ hạ của Mắt trắng đấy." 


Nhạc Dương nói: "Bị phát hiện từ lúc nào thế, sao chúng biết mà vòng ra sau lưng chúng ta vậy? 


H 


Cương Nhật Phổ Bạc đáp: "Chỉ sợ là đã bị phát hiện từ sớm rồi, chỉ có điều chúng đợi cho sự 
việc phía bên kia kết thúc, sau đó mới chính thức tiếp cận chúng ta.” 


Trương Lập nói: "Chú Cương Nhật Phổ Bạc, không phải chú nói hồi trước con sói thủ lĩnh kia 
đều nhắm một mắt, mở một mắt với chuyện này hay sao? Lần này sao lại..." 


Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ: "Lần này chẳng phải đã dẫn theo mấy người lạ đến à? Chúng nó 
ngửi thấy mùi của người lạ đấu." 


Nhạc Dương nói: "Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nhưng mà cũng còn may, chúng nó chỉ có 
năm con, bọn ta xông thẳng tới làm thịt cả lũ đi! Anh Ba Tang, anh thấu thế nào? Anh Ba 
Tang? " Nhạc Dương ngoảnh mặt lại, Ba Tang ngày thường ắt sẽ rút đao lao lên thì giờ lại đờ 
người ra như bị trúng phải bùa phép gì đó, miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu nổi, 
hay là... anh ta dang run rấu đến nỗi không thể thốt nên thành lời? 


Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Mộc Cường Ba cùng lúc kêu lên: "Chớ manh động! " Cương Nhật 
Phổ Bạc liếc mắt với Trác Mộc Cường Ba một cái, đoạn bảo Nhạc Dương: "Tuy chúng chỉ có 
năm con, nhưng chỉ cần một con trong bọn há miệng rú lên, tất cả bầy sói đều sẽ bị kinh động. 
Đến lúc ấu, chúng ta có ai chạy thoát nổi chứ? " Nói xong, anh ta nhìn sang phía Lạt ma Á La, 
chỉ thấu vị sư già cũng khẽ gật gật đầu, đàn sói nàu đông quá, đúng là khó mà chạy thoát nổi. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Có điều, nhìn bộ dạng chúng thế này, ú chừng như vẫn còn khả năng 
thương lượng đấy." 


Trương Lập liền hỏi ngay: "Thương lượng, thương lượng thế nào chứ? " 


Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười: "Giao cho Cương Lạp xử lý đi, dù sao nó cũng từng cứu mạng 
Mắt trắng, lũ sói nàu vẫn chưa có gan đụng tới nó đâu." Chỉ thấy Cương Lạp đung đưa cái đầu, 
đi thẳng lên phía trước, khí thế và thể hình của con linh ngao áp chế làm năm con sói phải chùn 
bước. Lúc này, một con sói già cụt đuôi nhảy lên trước, cổ họng gầm gừ phát ra những âm 
thanh thấp trầm, tựa như đang nói: "Không liên quan đến mày, đứng sang một bên đi, chúng tao 
sẽ không làm khó mày." 


Cương Lạp khẽ đáp lại hai tiếng, quay đầu nhìn đám người Trác Mộc Cường Ba, rồi lại gật đầu 
với con sói già kia, ý tứ muốn nói: "Thả chúng tao đi, lần này tao nợ màu." 


Con sói hơi lùi một bước nhỏ, trong mắt ánh lên vẻ hung hãn, lắc đầu một cách hết sức kiên 


Trang 1.009/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


định, bốn con sói còn lại xếp thành hàng ngang sau lưng nó hòng tăng thêm phần uy thế. 
Cương Lạp lại "gừ gừ' "oắt oắt" trao đổi với con sói già kia một hồi, nhưng dù cho Cương Lạp 
nói gì chăng nữa, con sói già cũng chỉ lắc lắc đầu. Cương Lạp gầm gừ mấy tiếng trầm đục. Con 
sói nghiêng đầu nghĩ ngợi, cổ họng lại phát ra một tràng những tiếng "ùng ục ùng ục", không 
hiểu đã nói gì. Cương Lạp đột nhiên nổi giận bừng bừng, vung chân cho nó một cái tát. 


Đòn này đánh cho con sói già kia lăn lông lốc dưới đất bốn năm vòng liền, lúc đứng dậy được 
cũng vẫn đung đưa lắc lư, dường như đã không nhận đâu ra phương ra hướng nữa rồi. Nhạc 
Dương không kìm được buột miệng tán thưởng: "Hay lắm, Cương Lạp! " Cương Lạp ngoảnh đầu 
lại, nheo nheo mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch sang hai bên, đối với Nhạc Dương mà nói, dùng 
bốn chữ "nụ cười tuyệt mỹ” mà hình dung bộ dạng của Cương Lạp lúc này thật không quá lố một 
chút nào. 


Con sói già nổi giận đùng đùng, trề môi trên ra với Cương Lạp, để lộ hàm răng sói nhọn hoắt, 
cổ họng run lên phát ra những âm thanh đe dọa, tựa như đang nói: "Đừng tưởng mày có giao 
tình với đại ca tao thì chúng tao không dám động đến mày nhé." Gầm gừ xong, nó quay đầu lại 
kêu lên một tiếng với lũ sói đằng sau, rồi hất mõm về phía Cương Lạp, "Các anh em, xông lên! " 
Có điều bốn con sói đằng sau chỉ khịt khit mũi, vẫn chưa nhúc nhích. 


Cương Lạp nhảy chồm tới như hổ, thả mình rơi xuống bên cạnh con sói già làm sói ta sợ đến 
giật thót cả mình. Bốn con sói kia thấu tình thế không ổn, mặc dù không muốn dây dưa với 
Cương Lạp, nhưng vẫn kịp thời điều chỉnh chiến thuật, năm con sói tạo thành hình một bông 
mai lớn bao vâu Cương Lạp vào giữa. Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Xem ra thương lượng không 


^+ TT 


thành công rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi. 
Trương Lập nhỏ giọng hỏi: "Không sợ lũ sói này kêu lên à? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Giờ thì mặc cha chúng nó kêu hay không kêu, cứ đá chúng bay sang 
một bên, chạy được nhanh chừng nào thì tốt chừng ấy! " 


Nhạc Dương kêu lên: "Chúng ta không còn thời gian nữa rồi, anh Ba Tang có vẻ không được ổn 
cho lắm." Chỉ thấy Ba Tang tuy hai chân đứng đờ ra bất động như mọc rễ xuống đất, nhưng trên 
trán đã rỉ ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, hai mắt thẫn thờ, rõ ràng là đang kinh hãi đến 
cực điểm. 


Cương Nhật Phổ Bạc ra lệnh: "Cương Lạp, tốc chiến tốc thắng, đừng dây dưa nữa." 


Chân trước Cương Lạp vung ra, đánh bay một con sói, nhún mình xồ tới đè ngửa một con khác 
ra, đuôi quất mạnh, chân sau đạp vù một cái, hất văng con sói thừa cơ đánh lén, thân thể 
nghiêng sang một bên lăn tròn, lại húc trúng con sói thứ tư. Chỉ còn lại con sói già kia, vừa thấu 
Cương Lạp nhích động, liền cuộn mình lăn liên tiếp mấy vòng, chạy ra một quãng xa, nó đang 
định chuẩn bị ngửa cổ hú vang, thì Cương Lạp đã lao thẳng tới, húc đầu một cú, dồn luồng hơi 
con sói già kia vừa hít vào xuống bụng, làm nó không thể kêu ra thành tiếng được. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chạy mau”. Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương xốc nách 
Ba Tang lên, bảy người nhanh chóng sải chân bỏ chạy. Lạt ma Á La hiếu kỳ đưa mắt quan sát 
dò xét Cương Lạp, động tác của con chó ngao này rất quen thuộc, tựa như ông đã nhìn thấy ở 
đâu rồi vậu. 


Trang 1.010/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cả bọn chạy chưa được mười bước thì bỗng xẹt qua một tia sáng màu trắng, Nhạc Dương còn 
tưởng là Cương Lạp chạy trở về, nên không tránh không né gì, bị húc thắng vào người, cảm giác 
như bị ai cầm chùy đập cho một phát, tức ngực khó chịu vô cùng, phải giật lùi ba bước liền mới 
lấy lại được hơi thở. Định thần nhìn lại, đâu phải là Cương Lạp, thứ húc vào anh không ngờ lại là 
một côn sói lông trắng nhờ nhờ. Lông con sói này tuụ ánh lên sắc trắng, nhưng trong sắc trắng 
lại có thấp thoáng sắc vàng, như thể ở trong đống bùn ra, căn bản không thể so sánh với Cương 
Lạp được, có điều dưới lớp lông ấu có thể thấy cả cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là mạnh mẽ hơn 
hẳn các đồng loại. 


"Mắt trắng! " Cương Nhật Phổ Bạc lạnh cứng người, sau lưng Mắt trắng còn mười con sói nữa, 
con nào con nấy đều mắt lộ hung quang. Cương Lạp từ phía xa chồm tới, đứng chắn trước mặt 
mọi người, thấu đầu lĩnh đã tới, năm con sói bị đánh ngã cũng lao nhao đứng dậy, miệng "gừ gừ 
gừ gừ”" kêu oan uống. 


Nhạc Dương thấp giọng nói: "Chú này, tròng mắt con sói kia có trắng lắm đâu." 


Cương Nhật Phổ Bạc gần giọng: "Cương Lạp nhà tôi có lòng tốt cứu mạng nó, cái đồ lòng lang 
dạ sói nàu, sau khi đầu nhập vào đàn sói thứ ba, việc trước tiên nó làm là dẫn lũ sói đến trộm 
cừu nhà tôi, không gọi nó là sói mắt trắng 1 thì còn gọi là cái gì chứ? " 


Mắt trắng khẽ nhe nanh, ánh mắt khóa chặt vào bọn Trác Mộc Cường Ba, mười sáu con sói đối 
diện với sáu người bọn Trác Mộc Cường Ba, hình thành nên một vòng vây khép kín. Y đồ của 
chúng hết sức rõ ràng, đám người này, đừng hòng thoát dù chỉ một tên. 


Trác Mộc Cường Ba thấp giọng thì thào: "Xem ra không tránh được rồi, mọi người cẩn thận, lũ 
sói này coi trọng sự phối hợp trong chiến thuật đấu." 


Nhạc Dương nói: "Sợ cái gì chứ, chúng ta có Cương Lạp cơ mà.” 


Bỗng thấu Cương Lạp vội vàng chạy đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, cọ đầu vào đùi gã mấu 
cái. 


Trác Mộc Cường Ba đang chưa hiểu sao, lại thấy Cương Lạp hướng về phía con Mắt trắng kia 
sủa liền mấy tiếng thị uụ. 


Ánh mắt con Mắt trắng nhìn Trác Mộc Cường Ba lập tức thay đổi, vốn chỉ là ánh mắt của kẻ 
chấp hành nhiệm vụ, chỉ trong thoắt cái đã biến thành sát khí đằng đằng. Nhạc Dương nói với 
Trương Lập: "Hỏng bét, Cường Ba thiếu gia gặp nạn rồi, xem ra anh ấy đã bị con Mắt trắng kia 
xếp vào hàng tình địch mất rồi." 


Trương Lập hỏi: "Sao cậu biết." 


Nhạc Dương nói: "Chuyện này còn phải nói nữa hay sao, anh không nghe thấy vừa nãy Cương 
Lạp nói gì với con Mắt trắng kia à? Sói con, nhìn rõ chưa, đây mới là hoàng tử bạch mã của tao, 
mày vẫn còn non lắm! " Nhạc Dương bóp cổ họng làm ra vẻ uốn éo. 


Trương Lập cười hích hích nói: "Cậu hiểu cả tiếng chó từ lúc nào thế? " 


Nhạc Dương liếc nhìn Cương Lạp, vừa hay trông thấy Cương Lạp dường như đang cảm kích 
nhìn mình, anh chàng giật thót, vội vàng làm ra vẻ khiêm tốn nói: "Dùng tâm lắng nghe, dùng 


Trang 1.011⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tâm lắng nghe..." 


Trương Lập vẫn đang cười, nhưng lũ sói không cho họ cơ hội đùa cợt nữa. Mắt trắng ngửa mặt 
lên trời hú vang, lao bổ về phía Trác Mộc Cường Ba. Bảy sói hoàng toàn hành động theo ú chí 
của con đầu lĩnh, cả đám cùng nhất loạt guồng chân xông lên, mục tiêu chủ yếu của chúng, tự 
nhiên cũng chính là Trác Mộc Cường Ba chứ chẳng phải ai khác. 


Chú Thích 


1. Người Trung Quốc thường dùng cụm từ "sói mắt trắng - bạch nhãn lang" để chỉ kẻ vong ân phụ nghĩa, tâm địa 
thâm độc. 


Trang 1.012/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 12 - Lang Tiêu 


Trác Mộc Cường Ba từ nhỏ đã lớn lên với bầy sói, bản thân gã cũng không hiểu tại vì sao, dường 
như gã và lũ sói có một lực tương tác trời sinh, bởi thế, đâu mới là lần đầu tiên gã bị lũ sói vâu 
công. Vô số miệng sói lởm chởm răng nhọn hoắt, phả ra hơi thở nóng bừng bừng loang loáng 
trước mắt, cái mũi đen ngòm, lông tua tủa mọc bên mép, ánh mắt hung ác... tất cả rõ mồn một, 
thực khiến người ta có cảm giác như thể địa ngục cũng chỉ có thế mà thôi. 


Lũ sói phân công hết sức rõ ràng, đầu tiên để hai con sói cường tráng cảm chân Cương Lạp, 
nhưng cũng không lấy cứng chọi cứng mà chỉ không ngừng lượn lờ bên cạnh nó, ba con sói đối 
phó Lạt ma Á La, hai con khác đối phó với Cương Nhật Phổ Bạc, hai con đối phó Trương Lập; 
Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương thì mỗi người bị một con sói kiểm chế. Còn Ba Tang lúc 
này thẫn thờ đờ đẫn, sớm đã không còn sức chiến đấu, chúng chẳng buồn để tâm, lũ sói còn lại 
tất cả đều nhằm Trác Mộc Cường Ba xông tới. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ biết kêu khổ trong lòng, gã hiểu rất rõ, lũ sói có thói quen tấn công vật 
săn từ bốn phương tám hướng, giờ trong đám sói ở phía trước mặt gã đây lại đột nhiên có hai 
con vòng ra phía sau, tình hình có thể nói là cực kỳ bất lợi. Quả nhiên chỉ loáng sau, lũ sói phía 
trước cứ chạy qua chạy lại, gườm gườm mắt nhìn, phía sau đột nhiên có tiếng gió ập tới, Trác 
Mộc Cường Ba vội rùn người né tránh, con sói ở mé bên lại nhao tới, vuốt sắc răng nhọn không 
hề lưu tình một chút nào. Chỉ mấy lượt như thế, "soạt”" một tiếng, y phục của gã đã bị cào rách 
một vệt, sợi bông lộ ra ngoài, trông như thể bị móc lòi ruột ra vậy, bọn Nhạc Dương muốn cứu 
viện nhưng đều lực bất tòng tâm. Có điều còn may, Lạt ma Á La đã ổn định được thế trận, còn 
Cương Nhật Phổ Bạc một mình đối phó hai con sói cũng dư sức. Nhưng niềm vui ngắn chẳng 
tàu gang, con Mắt trắng kia bổ tới mấy phát đều bị Trác Mộc Cường Ba tránh được một cách 
hiểm hóc, liền gầm gừ một tiếng, chiến thuật của lũ sói lập tức tha đổi. 


Chiến thuật sau khi thau đổi hết sức kỳ quái, hoàn toàn không giống với bất cứ phương thức săn 
bắt tác chiến nào Trác Mộc Cường Ba từng trông thấu, bọn chúng xông thẳng vào giữa, tách 
đám người bọn Trác Mộc Cường Ba thành hai nhóm, bầy sói tụ lại ở giữa, hình thành những 
vòng tròn nhỏ giao nhau. Khi ba con sói đối phó Lạt ma Á La gặp nguụ, lập tức có con sói đang 
đối phó với Cương Nhật Phổ Bạc bên cạnh chi viện, khi Cương Nhật Phổ Bạc chuẩn bị tăng 
viện cho Lạt ma Á La, bọn sói lại quau đầu tập trung tấn công anh ta, cứ như thế, cục diện tựa 
như đã chuyển thành mỗi người đều phải trực tiếp đối mặt với cả một đàn sói. Mắt trắng không 
ngừng di chuyển giữa chiến trường, không ngừng gầm gào, chỉ thấu vị trí của lũ sói tiếp tục biến 
đổi, giống như một lễ khai mạc trọng thể đã được diễn tập nhiều ngày, khiến người ta nhìn mà 
đầu váng mắt hoa. Trương Lập vừa nhắm được một khe hở, chuẩn bị tung cước đá con sói bên 
trái mình, đột nhiên trước mắt bỗng trống không, con sói kia đã rời khỏi vị trí, hai bên trái phải 
phía sau lại cùng lúc có sói nhao tới. Trương Lập không kịp né tránh, đành vung dao găm lên 
múa vù vù, chỉ mong tự bảo vệ được mình. Con sói bổ vào sau lưng Trương Lập, không hề há 
miệng ra đớp mà ngược lại lấu luôn thân thể anh chàng làm điểm mượn lực, đạp mạnh lên lưng 
anh, tức tốc chuyển hướng, lao bổ về phía Nhạc Dương ở bên cạnh. 


Hệt như Cương Lạp lúc đạp lên cánh tau Cương Nhật Phổ Bạc vậu, rõ ràng là con chó đã học 
được kỹ xảo này từ bầy sói. Trương Lập và Nhạc Dương vốn chỉ gần nhau trong gang tấc, mà 


Trang 1.013/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương thì đâu phải Lạt ma Á La, biến cố vô cùng bất ngờ như thế, anh chàng làm sao mà 
tránh cho được? Vội vàng cuống cuồng đưa tay lên bảo vệ mặt, vuốt sói xé toang cả một mảng 
tau áo, cùng lúc ấy con sói thứ hai cũng đã bật lên nhe miệng ra đớp, chỉ sợ lần này cách ta 
Nhạc Dương khó mà giữ nổi, kế đó là sẽ gặp phải cảnh ngộ như con bò đực đầu đàn kia, bị lũ 
sói đè lên người... 


Nhạc Dương đang thầm kêu lên "thôi xong đời rồi! " thì chợt thấu ánh lam lóe lên, thì ra Cương 
Lạp đã từ trên không lao tới đè con sói ấy xuống. Nhạc Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấu bầy sói 
đang lấy thân thể mọi người làm điểm mượn lực, vừa chạy vừa nhảy, cứ bay vù vù qua lại trước 
mắt, ngoài Lạt ma Á La là chúng không thể lại gần ra, những người khác đều trở thành bàn đạp 
của chúng cả. Người nào người nấy trông đều có vẻ nhếch nhác tả tơi, duy chỉ có Cương Lạp là 
ngồi rình một bên như thể mèo đang vỏ bươm bướm, ngắm kỹ cơ hội là xổ tới luôn, trên không 
trung lập tức có một con sói bị hất văng xuống. Bọn sói kia dường như có vẻ cố ý né tránh 
Cương Lạp ra, con nào bị húc ngã thì liền lăn tròn ra xa, rồi lại nhắm đến những người khác. 
Nếu không phải vừa nãu có Cương Lạp nhào tới... Nhạc Dương càng nghĩ càng thấy lạnh cả 
người. 


Có điều không còn thời gian để bày tỏ sự cảm kích với Cương Lạp nữa, bên cạnh lại có con sói 
khác bổ tới, Nhạc Dương bật lên phản công, lại tiếp tục gia nhập vòng chiến. Lúc này Trác Mộc 
Cường Ba cũng liên tiếp gặp nguụ hiểm, quần áo trên người rách bươm như cái váu của vũ công 
Hawaii. Đối với chiến thuật quái dị một con xông tới cào một phát rồi chạy, ngay sau đó lại có 
con khác chồm lên này, từ đầu đến giờ gã vẫn chưa nắm bắt được điểm nào sơ hở cả. Mấu chốt 
ở chỗ tốc độ của lũ sói nàu quả thực quá nhanh, dẫu cho có sơ hở chăng nữa thì cũng nhanh 
chóng được động tác tiếp theo bù lấp vào rồi. Hơn nữa trên triển dốc này toàn là đá cuội tròn 
bám kín địa y và rêu, rõ ràng là có cơ hội đánh trả đấy, nhưng lại khi thì bị trượt chân, khi thì 
bước lệch mà bỏ mất thời cơ quú báu. Trên dốc núi này, có thể nói là bầu sói đã chiếm hết cả 
thiên thời lẫn địa lợi rồi. 


Mỗi khi có con sói nào rơi xuống gần chỗ Ba Tang, Lạt ma Á La lại kéo giật anh ta ra, liên tiếp 
mấy lần như vậy, lũ sói liền nhận thấy ngay cả người không có năng lực chiến đấu như Ba Tang 
thì đám người nàu cũng ra tau cứu viện, chúng tức khắc tha đổi sách lược tấn công, lập tức có 
hai ba con sói rút khỏi chiến trường chủ đạo, chuyên môn tấn công Ba Tang. Ba Tang cứ liên 
tiếp lùi bước, Lạt ma Á La vừa phải bảo vệ cho Ba Tang, lại phải đối phó với bảy sói, liền rơi 
ngay vào thế bị động. Từ đó, trận thế của bọn Trác Mộc Cường Ba cũng trở nên rối loạn, đồng 
thời cả đàn sói lớn đằng xa lại cũng đang chạy về phía này, khoảng cách vài câu số đối với lũ sói 
chẳng qua cũng chỉ tốn có mấy phút mà thôi. Nhạc Dương cảm giác đàn sói tràn qua dốc núi 
đầu đá cuội phát ra những âm thanh lạo xạo, đồng thời nhìn thấu những cú lao bổ càng lúc càng 
cuống quút của Cương Lạp, anh chàng nhận ra đại quân của đối phương đang bức bách tới mỗi 
lúc một gần hơn. 


Con dao găm trong tay đội trưởng Hồ Dương văng mất một chiếc, Nhạc Dương thì phanh ngực 
lộ cả cánh tay ra, trông như một vị lạt ma, còn Lạt ma Á La thì khắp mình dính bết rêu xanh, 
riêng Ba Tang được vị sư già bảo vệ, lại thành ra không bị thương tích gì. 


Chợt nghe "bình" một tiếng, cơ thể Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Mộc Cường Ba va vào nhau. 
Cương Nhật Phổ Bạc giẫm phải một hòn đá đâm ra mất thăng bằng, Trác Mộc Cường Ba vội 
giơ tau đỡ, Cương Nhật Phổ Bạc chụp vào quần áo gã, liền nghe "xoẹt" một tiếng nữa, bộ ụ 
phục vốn đã rách tua lại bị xé toạc một mảng lớn. Tuy mặc mấy lớp áo liền, nhưng lúc này Trác 


Trang 1.014/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba đã lộ cả da thịt ra ngoài, chiếc bao nhỏ dấu trong lần áo cuối cùng sát người 
cũng lộ ra theo. 


Cương Nhật Phổ Bạc vừa mới đứng vững đã lại thấy có hai con sói bổ thẳng tới trước mặt, 
Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Mộc Cường Ba tâm Ú tương thông, liền cùng vận sức đẩy mạnh 
đối phương một phát, hai người tách ra hai bên tránh. Đúng lúc ấy, vuốt sói đã vồ tới chộp vào 
trước ngực Trác Mộc Cường Ba, chiếc túi nhỏ liền bị giật ra ngoài. Bên trong túi toàn là đồ quý 
giá, gã vội vươn tay giật lại, chiếc túi lộn ngược, món đồ đựng bên trong liền rơi xuống. 


Cương Nhật Phổ Bạc tinh mắt, đột nhiên mặc kệ cả con sói ở giữa ngăn trở, xoau người bổ 
nhào tới, trước khi món đồ kia kịp chạm đất đã vung tay nắm lấy, hóa ra là chiếc sáo xương! 
Anh ta nắm chặt chiếc sáo trong tay, chỉ kịp liếc nhìn qua một cái, "Quả nhiên! Thứ này là..." 
chưa kịp nghĩ tiếp, anh ta đã phải lăn sang một bên né đòn tấn công của lũ sói, rồi đưa mắt nhìn 
tình thế xung quanh. "Hết cách rồi, đành phải liều đánh cược một phen thôi! " Cương Nhật Phổ 
Bạc hạ quyuết tâm, đưa chiếc sáo xương lên miệng, vận hết sức lực toàn thân thổi mạnh một 
Gái..: 


"Ù... huớt..." Ngay sau khi Cương Nhật Phổ Bạc vận hết sức thổi mạnh, âm thanh phát ra từ câu 
sáo xương mới đầu thấp rồi cao dần, từ thấp trầm thê lương biến thành cao vút chói tai, mọi 
người đều ù hết cả tai, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều bị thứ âm thanh lanh lảnh ấu bao 
vâu. 


Tình hình Cương Nhật Phổ Bạc dự đoán không xuất hiện, lũ sói bên cạnh chỉ hơi sững lại một 
chút, rồi lại lao tới liền, còn bọn Trác Mộc Cường Ba thì bị hành vi quái dị của anh ta làm cho 
giật thót mình. Trong tình thế giằng co như thế này, ai phản ứng nhanh hơn, kẻ ấy sẽ chiếm 
thượng phong, chỉ một khoảnh khắc lừng chừng ấy thôi, Nhạc Dương đã bị đè ngã ngửa xuống, 
cả đội trưởng Hồ Dương cũng cùng chung số phận, những đầu lưỡi đỏ lòm tanh tưởi, hàm răng 
nanh trắng ơn ởn nhằm thẳng tới cổ họng họ. Cương Nhật Phổ Bạc nản lòng thảm nhủ: "Hết 
rồi... 


Sóng âm truyền đi xa thật xa, phẳng phất như cộng hưởng với núi tuyết, đưa âm thanh vượt dốc 
núi, tràn qua đầu bên kia triển dốc. Đá cuội trên dốc "lạch cạch" lăn xuống, gió bốn bề xung 
quanh bỗng trở nên cuồng loạn, lũ bò Yak kia cũng nghe thấy, cả đàn run lên cầm cập, lũ cừu 
nghe thấy, liền co giò cong đuôi bỏ chạy theo hướng ngược lại, cả đàn sói cũng nghe thấy, đại 
đa số không phản ứng gì, nhưng có vài con dựng tai lên chăm chú lắng nghe. 


Những âm thanh dường như rất đỗi quen, khiến mấy con sói lẻ loi đột nhiên nghển đầu cao vượt 
lên giữa bầy đàn, hướng cả về phía phát ra âm thanh. Đến lúc đó, không ngờ những con sói 
khác dêu lặng lẽ phục cả xuống để cho mấy con sói kia lần lượt nhảy lên những gò dốc nhỏ bên 
cạnh. Chúng ởi tới đâu, lũ sói liền dạt ra tới đấy, cúi đầu sát đất. Đối diện với mấy con sói nà, 
cả đàn sói tỏ ra hết sức nhún nhường, mà chúng cũng chỉ có thể nhún nhường mà thôi! "Huớt... 
ù... ù... huớt..." Mấy con sói hướng về phía âm thanh phát ra, hồi đáp lại một tràng, tiếng sói tru 
âm vang mà mạnh mẽ ấy không giống như tiếng gầm gừ giận dữ hòng uy hiếp kẻ địch, đó chỉ là 
một thứ hồi ứng, giống như tiếng hồi ứng mạnh mẽ của những chiến binh đứng dưới lá chiến kù 
hạ lời thể trước khi xuất chinh vậy. Nghe mấy con sói dùng hết sức lực để hồi đáp lại âm thanh 
kia, đàn sói phủ phục bên dưới cũng lần lượt ngẩng đầu lên, hú vang lên hòa theo, khắp vùng 
núi non hoang vắng dội lên văng vắng tiếng sói tru gào, so với tiếng hú lúc bọn sói chiến thắng 
đàn bò Yak thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém. Tiếng tru không phải lúc trầm lúc bổng, mà 


Trang 1.015/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như một đoàn hợp xướng hát điệu vịnh than, mỗi một tiếng đều trong vắt lanh lảnh, đợt nàu 
chưa dứt, đợt sau đã lại vang lên... 


m thanh vắng tới chiến trường của bọn Trác Mộc Cường Ba, trước sau chưa đến mười phút, lũ 
sói đang vây công họ đột nhiên ngừng lại, cả thời gian lẫn không gian tựa như đều đứng lại trong 
khoảnh khắc ấy. Con sói đè trên người đội trưởng Hồ Dương đã giơ vuốt chân trước tới mắt 
anh, vuốt nhọn chỉ còn cách tròng mắt chưa đến hai centimet, bỗng cứ dừng sững ra như vậu; 
con sói bên cạnh Nhạc Dương thì đã ngoác cái miệng to như chậu máu nhắm tới cổ họng anh 
chàng, răng sói đã ấn lõm vào lớp da rồi, cả cái miệng ngoác ra cũng sững lại trong khoảnh khắc 
đó; trên người Trác Mộc Cường Ba đeo tổng cộng bốn con sói, chúng cắn vào vặt áo, gấu quần 
gã, đang chuẩn bị kéo đổ gã đàn ông cao lớn đang chao đảo chực ngã ấy xuống, đột nhiên cũng 
dừng lại hết; con sói sau lưng Cương Nhật Phổ Bạc đã nhấc chân trước lên, vuốt sắc hướng vào 
gáy người thổi sáo, rồi cũng dừng... 


Khoảnh khắc ấy, thời gian tựa như trôi đi vô cùng chậm chạp, đội trưởng Hồ Dương trợn tròn 
mắt, thậm chí không dám chớp; Nhạc Dương nín thở, cảm thấy nước bọt trong mồm con sói 
nhều xuống cổ họng mình, trước tiên là nóng bỏng, rồi nhanh chóng trở nên lạnh băng... 


Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Mắt trắng đành hết sức không cam lòng mà khẽ gầm gừ 
một tiếng, vuốt sói đều thu về, miệng sói cũng từ từ nhả ra. Từng con sói lùi xa dần đám người, 
tụ tập lại rồi rút về phía bên kia dốc núi, chỉ một loáng sau đã không thấy bóng dáng chúng đâu 
nữa, chỉ còn lại những tiếng rú gầm gào theo gió vắng về. 


Tựa như vừa trải qua ác mộng, Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy toàn thân hụt hãng hư thoát, 
sức lực còn lại chỉ đủ để thở dốc. Cương Lạp bước tới, liếm mạnh mấy cái lên mặt anh chàng, 
như khen ngợi anh đã dũng mãnh chiến đấu, kết quả là khiến Nhạc Dương ta sợ đến suýt chút 
nữa là bật dậy bỏ chạy. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào Cương Nhật Phổ Bạc, nhìn chằm chằm vào cây sáo 
xương trong tay anh ta, vô cùng kinh ngạc, lắp bắp hỏi: "Cái này, rốt cuộc là..." Cương Nhật 
Phổ Bạc đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi tái nhợt, một tay chống xuống đất đỡ cơ thể, một tau 
vung vấu câu sáo bằng xương: "Cậu có biết đây là cái gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sáo xương, pháp khí của Mật giáo...” 


Khóe miệng Cương Nhật Phổ Bạc nhếch lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc: "Cậu đã 
thấy sáo xương của Tạng giáo bao giờ chưa? Mấy cái đó đều là thánh phẩm, phải dát vàng, 
khảm thêm mấu bạc, còn cái này của cậu thì rõ là một ống sáo bằng xương, không có bất cứ 
trang sức gì cả. Người nào không biết thì khó mà thổi được cho phát tiếng kêu." 


Đội trưởng Hồ Dương cũng lại gần xem xét cây sáo xương, trầm ngâm vân vê bộ râu, đoạn nói: 
"Ưm, đúng là không giống thật. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy thì đây là...” 


Cương Nhật Phổ Bạc gắng gượng bò dậu, toàn thân hễ cử động là lại đau đớn. Anh ta khẽ kêu 
lên một tiếng, tập tễnh nói: "Giờ lũ sói đã rút rồi, nhân lúc chúng còn chưa đổi ý, chúng ta mau 
đi trước đã, vừa đi vừa nói. " 


Nhạc Dương và Trương Lập cùng đỡ nhau đứng dậy, Lạt ma Á La bước đến đỡ đội trưởng Hồ 


Trang 1.016/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Dương, rồi cả hai cùng qua xốc nách Ba Tang, Cương Lạp ngậm theo cái túi của Cương Nhật 
Phổ Bạc, rồi cả bọn cùng xuống núi. Có điều Nhạc Dương lại thấy Cương Lạp cứ tung tăng, 
năm ba bước lại đung đưa thân mình một lần, căn bản chẳng hề giống như vừa thoát ra khỏi 
chiến trường sinh tử, có vẻ đang hưng phấn lắm, thật chẳng thể hiểu nổi con chó này nghĩ thế 
nào nữa. 


"Cái nàu, những dân du mục lớn tuổi gọi nó là "tiếng gọi của sói thống lĩnh"". Cương Nhật Phổ 
Bạc đưa trả chiếc sáo xương vào tau Trác Mộc Cường Ba, "Nói đơn giản, có thể gọi nó là một 
cái lang tiêu." Đúng lúc đó, ở lưng chừng núi đột nhiên lại vang lên một loạt tiếng kêu rú kỳ dị, 
tựa như đáp lại tiếng hú vẫn còn chưa tan hết của bầy sói, chỉ có điều hướng âm thanh ấy vắng 
tới lại... Mọi người cũng kinh ngạc ngoảnh mặt về vùng đất bị sương mù che phủ ở sâu trong núi 
tuyết. 


Riêng Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nghiêng tai lắng nghe giây lát, đoạn nói: "Không phải lo, là dạ 
đế đấy. Bọn chúng đang đáp lại lũ sói thôi, lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tiếng dạ đế kêu đấy." 


"Dạ đế là cái gì nữa? " Nhạc Dương vừa nghe thấy có sự vật lụ kỳ, quên hết cả đau đớn, hỏi 
luôn. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Ứm, dạ đế chính là yêu tinh tuyết đấu, nhưng một lúc khó mà nói 
cho rõ được, trước tiên cứ nói chuyện lang tiêu đã. Ở Tây Tạng thời cổ có rất nhiều chức nghiệp 
đặc thù, có những nghề hết sức thần bí, chẳng hạn như hô phong hoán vũ hay cho linh hồn rời 
xác vậy, người ta gọi bọn họ bằng tên chung là Mật kỹ sư, không biết mọi người ở đâu đã nghe 
qua hay chưa vậu.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc lại nói: "Vậy thì dễ giải thích rồi. Thế mọi 
người có biết thao thú sư là gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn chiếc sáo bằng xương trong tay mình nói: "Lẽ nào đây chính là 
thứ thao thú sư dùng để..." 


Cương Nhật Phổ Bạc ngắt lời gã: "Đúng thế, đây chính là công cụ thao thú sư dùng để giao tiếp 
với bầu sói. Tương truyền, nếu bị sói tấn công mà thổi thứ này, chúng sẽ rút đi; còn nếu bị các 
loài mãnh thú khác tấn công mà thổi nó, bầy sói sẽ đến giúp đỡ. Có điều, phạm vi sử dụng của 
nó chỉ giới hạn trên cao nguyên Tây Tạng, hơn nữa cho dù là sói trên cao nguyên, không phải 
đàn nào cũng có thể nghe và hiểu được, vừa nãy chẳng qua tôi cũng đánh liều một phen trong 
lúc không còn hụ vọng nào khác đấy thôi." 


Trương Lập xen miệng vào nói: "m thanh ấy nghe chẳng giống tiếng sói tru gì cả." 


Lúc nàu, Cương Lạp đặt cái túi ngậm trong miệng xuống, ngẩng đầu lên, "Ù... huút..." âm thanh 
nó phát ra, không ngờ lại có đến tám phần giống với tiếng sáo xương. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Đã nghe thấy chưa, tiếng gọi của sói thống lĩnh, không phải là để chỉ 
sói, mà là..." 


"Chiến ngaol " Trác Mộc Cường Ba kinh hãi thốt lên. Gã đã nhớ ra, Lạt ma Á La từng nói với 
bọn gã, sói thống lĩnh chính là một tên gọi khác của chiến ngao. 


Nhạc Dương cũng hết sức nhạy bén: "Vậy thì chiếc sáo xương này chẳng phải có liên quan tới 


Trang 1.017/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đạo quân Ánh sáng hay sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười cười nói: "Bản thân thao thú sư chính là một loại Mật kỹ sư ra đời 
trong Đạo quân Ánh sáng. Cái lang tiêu nàu vốn là sản phẩm thủ công truyền thống của bộ tộc 
Qua Ba, về sau này mới theo thao thú sư lưu truyền đến dân gian. Hồi nhỏ, trong nhà tôi cũng 
có một cái như thế nàu. " 


Cả đoàn người trở lại thôn làng. Khi xuất phát người nào người nấy giống y như vận động viên 
leo núi, lúc trở về thì trông chẳng khác gì lũ ăn mày là bao. Mã Bảo đứng ở đầu làng đón họ 
không ngờ còn chẳng thể nhận ra nổi. Còn lũ chó trong làng thì hướng về phía họ mà sủa 
nhặng xị lên. Có điều tự bọn họ lại không hề thấu mất mặt chút nào, đặc biệt là hai anh chàng 
Trương Lập và Nhạc Dương, điệu bộ bước đi hết sức hùng dũng oai vệ. Đối với bọn họ, là những 
kẻ đối mặt với mấy trăm con sói mà vẫn an toàn thoát thân chẳng khác gì vừa đánh thắng một 
trận lớn, phải gọi là các vị anh hùng đang ca khúc khải hoàn mới phải. 


Khi Mã Bảo đưa cả đám trở về nhà mình, Đường Mẫn vừa trông thấy Trác Mộc Cường Ba, cặp 
mắt đã đỏ lựng lên: "Anh Cường Ba, anh..." nói tới đâu, nước mắt cứ thế là chã tuôn. Trác Mộc 
Cường Ba ôm cô vào lòng, thì thầm an ủi: "Ôn rồi, không có chuyện gì đâu, bọn anh đều không 
sao cả, mọi người đều bình yên trở về rồi này! " 


Giáo sư Phương Tân trông thấy cả bọn cũng giật mình kinh ngạc, không phải nói chỉ đi thăm dò 
địa hình thôi hay sao? Sao lại thành ra nông nỗi này? Nhạc Dương, Trương Lập thì thôi không 
phải nói, nhưng sao đến cả Lạt ma À La xưa nay không nhuốm bụi trần mà cũng... 


"Anh có biết không, anh... anh làm em, sợ chết đi được! Tại sao lại tắt đồng hồ nguyên tử đi... 
Tại sao lâu như vậy vẫn không trở lại... Em, hu hu hu..." Đường Mẫn rúc vào lòng Trác Mộc 
Cường Ba nức nở, đang khóc lóc bỗng nghe đội trưởng Hồ Dương sau lưng quát lên như sấm: 
"Này, cô nhóc, khóc cái gì mà khóc! Ba Tang không ổn rồi, mau ra giúp một tay đi! " 


Chỉ thấy sắc mặt Ba Tang xanh mét, răng nghiến chặt, mép đã sùi bọt trắng xóa. Lữ Cánh Nam 
rảo chân bước ra, u oán trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái rồi cũng chẳng nói gì 
nhiều, chỉ bảo bọn Nhạc Dương, Trương Lập: "Nhanh lên, tìm thứ gì đấy cho anh ta cắn, xoay 
nghiêng người anh ta ral Cần thận một chút! " 


Đường Mẫn lấy vặt áo rách của Trác Mộc Cường Ba lau khô nước mắt, thút thít nói: "Em, em ổi 
xem sao, anh mau đi thay quần áo đi! " 


Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ba Tang, thay quần áo mới, mọi người lại bận rộn một hồi. Trác 
Mộc Cường Ba vốn định giữ Cương Nhật Phổ Bạc ở lại, gã còn rất nhiều chuyện muốn nói với 
anh ta, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc cương quyết đòi ra về, đồng thời bảo bọn họ trong hai ba 
ngày tới tuyệt không có cách gì lên núi được, sau đó chỉ nói chuyện với giáo sư Phương Tân một 
lát rồi đi ngay. Trác Mộc Cường Ba ôm cổ Cương Lạp, rủ rỉ nói chuyện với nó một lúc lâu, sau 
khi hứa gã nhất định sẽ trở lại thăm nó, Cương Lạp mới hậm hực bỏ đi. Lúc chuẩn bị về, Cương 
Lạp còn trợn mắt lên nhìn Đường Mẫn một lúc lâu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh 
Nam, như thể đã nhìn ra điều gì đó, cuối cùng lại nghển nhìn Trác Mộc Cường Ba đăm đăm 
khiến gã cảm thấy hết sức không tự nhiên... 


Trang 1.018/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 43 - Thân Thế Của Cương Lạp 


Đợi cho tình hình của Ba Tang ổn định, Lữ Cánh Nam mới đi ra. Trương Lập vội hỏi: "Anh Ba 
Tang thế nào rồi? Sao đột nhiên lại... thành ra như thế chứ? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Khi đại não ra lệnh mà thân thể từ chối chấp hành, thần kinh đại não sẽ bị 
tổn thương giống như một người không đủ sức mà cứ nằng nặc đòi mang vác một vật gì rất nặng 
rồi cơ báp bị tổn thương vậy. Biểu hiện là thần kinh đại não sẽ phóng điện, y học gọi là động 
kinh, còn trong dân gian vẫn gọi là chứng phong sừng dê. Có điều mọi người có thể yên tâm, 
tình trạng của anh Ba Tang không tệ như chúng ta tưởng tượng đâu, chỉ là đột nhiên nhận một 
kích thích mà anh ta không thể chấp nhận, phản ứng đầu tiên của đại não là sẽ ngắt mạch, lăn 
ra hôn mê để tự bảo vệ, nhưng lúc đó rõ ràng là anh ta không bị hôn mê, khi về đến làng thần 
kinh bớt phần căng thẳng thân thể mới phản ứng với sự kích thích kia. Có thể anh ta sẽ hoàn 
toàn không nhớ gì về những việc xảy ra lần này, mọi người cũng không ai được nhắc đến trước 
mặt anh ta đấy nhé, biết chưa? ” 


Cô ngoảnh đầu lại nhìn, nhóm của Trác Mộc Cường Ba đang ngồi đối diện với mấy người trong 
nhóm giáo sư Phương Tân. Nhạc Dương làm bộ làm tịch, xắn ống tay áo, mồm năm miệng 
mười kể cho giáo sư Phương Tân câu chuyện anh hùng của bọn họ. Lữ Cánh Nam bước đến nói 
với Nhạc Dương: "Mấy chuyện nhảm để sau rồi nói, chúng ta hãy sắp xếp lại những thông tin 
thu thập được trong ngày trước đãi ” 


Mọi người ngồi quây lại, sắp xếp một lượt các thông tin về núi tuyết mà từng nhóm thu thập 
được. 


Núi ở đây không cao lắm, so với độ cao bình quân của những ngọn núi vùng trung bộ dãy 
Himalaya thì thấp hơn nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm lại là lớn nhất trong cả dãy Himalava 
nàu. Chẳng hạn như tuyết lở, băng lở, đá lăn, bão tuyết, tất cả đều chỉ có thể coi như những mối 
nguy bình thường dễ thấu, còn mối nguy lớn nhất phải kể đến gió thốc trên đỉnh núi. Nơi đây 
nằm ở dải giao nhau giữa các đợt gió mùa, gió ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào gặp phải vùng lá 
chắn mạnh nhất của cả dãy Himalava, mạch núi khu vực này lại hơi cong vào bên trong, vậu nên 
cuồng phong thổi tới liễển hình thành lốc xoáu, đó chính là gió thốc trứ danh của vùng núi này. 
Gió mạnh mang theo bông tuyết quất vào người thật chẳng khác gì dùng dao băng cắt thịt. Tốc 
độ gió ở đây thay đổi theo thời gian, nên nếu xuất phát từ sáng sớm tinh mơ thì lúc lên đến đỉnh 
núi sẽ gặp được gió phần nào nhẹ hơn, còn nếu xuất phát sau giờ trưa, khi lên đến đỉnh, gió to 
nổi lên thì cả đàn bò Yak cũng có thể bị thổi bay chứ chẳng nói gì đến con người. 


Mối nguy kì dị nhất phải kể đến mù tuyết. Vì có gió thốc, tuyết trên núi bị thổi cho bau mù mịt 
khắp trời, cảnh tượng không khác bão cát là mấy. Ở trong núi khi đó, hai người đứng đối mặt 
nhau chỉ cách có ba bước cũng đã không thấy bóng người rồi. Trong màn bụi tuyết ấu, bên tai 
chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, dù có đã lăn xuống ngay trước mặt cũng không thể nào biết 
được. Người bản địa gọ thứ mù tuyết ấy là mê hồn vụ, người lạc vào bên trong đó rồi thì dù có 
xoay xở cách nào cũng không thể tìm được đường ởi chính xác, có khi đi vòng quanh cả trái núi 
rồi mà không hề hay biết, cho đến khi sức cùng lực kiệt sẽ đông cứng lại thành những bức tượng 
người, ai mau mắn thì còn giữ được toàn thây, không may thì bị lũ yêu tinh tuyết kéo về ăn thịt. 


Trang 1.019/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đáng sợ nhất là lũ yêu tinh tuuết chưa ai trông thấu bao giờ, chẳng ai nói được rốt cuộc nó là cái 
thứ gì, tóm lại chỉ nghe đồn chúng cao lớn kinh dị, sức khỏe vô cùng có thể xé người sống ra 
làm hai mảnh. Mỗi khi có mù tuyết, nhìn thấy trong đó có cái bóng cao chừng bốn năm mét, 
người ta cứ ngỡ là tảng đá lớn, nhưng có thể chính là yêu tinh tuyết cũng nên. Về sau có cả 
đoàn khảo sát khoa học đến đây, đoán rằng đó chính là người tuyết, nhưng thời tiết lúc đó hơi 
xấu, các chuyên gia trú trong làng suốt nửa năm không dám vào núi, vậy nên cũng chưa tận mắt 
trông thấy lũ yêu tỉnh tuyết bao giờ. 


Mối nguy giấu kín nhất là những khe rãnh băng ẩn dưới tuyết, có chỗ sâu đến cả trăm mét, bên 
trên chỉ có một tầng băng mỏng, phía dưới là đất đông cứng còn rắn chắc hơn cả sắt thép, 
không may giẫm hụt xuống thì đừng nói là thương tật có thể cứu chữa, ngã không thôi cũng đủ 
chết một trăm lần rồi. 


Tất nhiên, đó đều chỉ là những mối nguy mà bao đời nay dân làng truyền lại, có thể kể ra được, 
ngoài ra nghe nói vẫn còn có vô số những nguy hiểm khác mà người gặp phải cảm chắc chết, 
những thứ ấy mới đáng sợ tột cùng, còn nguy hiểm hơn cả nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, những 
nguy hiểm ở vùng đất Tử vong Tây phong đới nàu không đủ khiến các thành viên trong đội e sợ, 
điều khiến thần kinh họ thật sự căng thẳng là, theo các tư liệu chính thức, cho đến nay vẫn chưa 
có ai leo lên được đến đỉnh ngọn núi không cao lắm này từ phía Trung Quốc cả. Còn về gió 
thốc, mọi người đều cho rằng khả năng tương đối cao là dân làng phóng đại lên; gặp phải gió 
thốc đáng sợ như vậy mà còn có người sống sót trở về được ư? Làm sao mà họ biết tường tận, 
nói nghe cặn kẽ rõ ràng như thế? Còn về mù tuyết thì đội trưởng Hồ Dương từng có trải nghiêm 
sâu sắc rồi. Tuyết đọng dưới đất bị cuồng phong thổi tung lên, tùy theo lượng tuyết có bao nhiêu 
mà quyết định mật độ của mù sương, lúc mù mịt, đừng nói là cách ba bước, thậm chí còn có thể 
khiến người ta giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay chứ chẳng chơi. Những 
chuyện lạc đường trong núi vì gió lớn và mù tuyết thì ở đâu cũng có. Giữa màn bụi tuyết đó 
không thể phân biệt được phương hướng, lại còn bị gió lớn thổi cho ngã xiêu ngã vẹo, chuyện đi 
vòng tròn tuyệt đối chẳng hể khoa trương một chút nào, bản thân đội trưởng Hồ Dương đã đích 
thân nếm trải rồi. 


Hồi đó ở Nam cực, có một lần khi còn là nhân viên khảo sát chưa có kinh nghiệm gì, Hồ Dương 
đi ra ngoài lấy nước ở nguồn nước cách trạm của họ chưa đến hai trăm mét. Trời lúc ấu cũng có 
gió nhưng không lớn lắm. Bất ngờ khi anh vừa rời khỏi trạm thì gió đột nhiên tăng tốc, đến khi 
anh ra được chỗ có nước, gió đã mạnh đến mức đủ thổi ngã cả người, trời đất mù mịt, trước mắt 
chỉ còn hoa tuyết bay, trạm nghiên cứu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Đội trưởng Hồ 
Dương thầm kinh hãi, vội phán đoán phương hướng, rồi liều đội gió đi về phía trạm, kết quả là 
đi gần năm trăm mét rồi cũng không thấy trạm nghiên cứu của họ đâu. Anh hoảng quá cuống cả 
lên, lại xoay người đi ngược trở lại hướng mà anh cho là ban đầu, tính toán bước chân, không 
ngờ cả chỗ lấy nước cũng không thấy đâu nữa. Cứ thế, đội trưởng Hồ Dương ởi đi lại lại hơn nửa 
tiếng đồng hồ, cuối cùng cơn gió cũng dần yếu, anh mới nhìn rõ được xung quanh, mồ hôi lạnh 
lập tức túa ra đẫm cả người. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ, không ngờ anh đã đi vòng vòng theo 
một hình tròn đường kính khoảng chục mét không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không có chuyện 
đuổi theo bước chân như trong sa mạc, nhưng còn đáng sợ hơn, khi gió lớn thổi qua, dấu chân 
lưu lại sẽ lập tức bị đợt tuyết mới phủ lên, hoàn toàn biến mất, cứ tưởng rằng đang đi đường 
thẳng, kết quả lại là đi vòng vòng. Khi ấy còn có hai đội viên khác ra tìm anh về, không ngờ 
cũng bị đi vòng tròn, ba người đã vẽ ra ba vòng tròn hình chữ phẩm (L') phía trước trạm nghiên 


Trang 1.020/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cứu. Tuy cả ba người sau đó nhìn nhau cười ha hả, nhưng thực ra trong lòng ai cũng kinh sợ. Gió 
lớn có thể khiến người ta hoàn toàn mất cảm giác, tuyết mù mịt khiến mắt người chỉ có thể nhìn 
xa không đến một mét, nên cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại kinh nghiệm đó đội trưởng Hồ 
Dương lại rùng mình. 


Cách tốt nhất để đối phó với mù tuyết và gió thốc chính là không dây dưa với chúng. Những lúc 
đó nếu muốn giữ mạng, phải tìm một hang động ở gần mà trốn vào; còn cứ ngoan cố đội gió 
tiến lên, thì thà rằng tự đào hố chôn mình luôn còn hơn. Nếu may mắn, gió sẽ ngừng ngay, vẫn 
còn hụ vọng sống sót; nếu không may mắn, khó nhọc đi được mười mấy cây số, sẽ phát hiện 
mình nằm đơ ra tại chỗ ban đầu, đông cứng thành que kem. 


Từ trước khi xuất phát, Lữ Cánh Nam đã nói rõ cho các thành viên trong đội biết, vì việc nàu 
hết sức cơ mật, đồng thời còn liên quan đến chuyện vượt qua biên giới quốc gia, nên chỉ có thể 
tiết lộ cho cực ít người biết. Những người dẫn đường kiểu như Mã Bảo cũng chỉ biết họ muốn 
lên núi mà thôi. Dưới chân núi do đó sẽ không có căn cứ hay đại bản doanh gì, đội chỉ có thể 
nhận được sự giúp đỡ từ một số chuyên gia cao cấp có uy tín. Mà đến cả những chuyên gia nàu 
cũng bị chia làm hai nhóm, những người biết họ đang làm gì thì không biết họ đang ở đâu, 
những người biết họ đang ở đâu thì không hề biết cả đám đến nơi ấu để làm gì. 


Vì vậu lần leo núi tuyết này hoàn toàn là leo núi kiểu Alps 1, không có tuyến đường định trước, 
không có bổ sung dọc đường, không có tiền lệ tham khảo, gió thốc cuồng loạn của vùng núi 
khiến trực thăng không thể lại gần, nên có gặp nguụ hiểm thì cũng không có người cứu viện, tất 
cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù phía trước khó khăn trùng trùng, đường 
đi hung hiểm vô kể, nhưng các thành viên trong đội đều chỉ cười cười cho qua. Nói gì thì nói, 
nhóm người này sớm đã đánh bạn với thần Chết, thân đến mức đủ để gọi anh gọi em được rồi. 


Cuối cùng, đội trưởng Hồ Dương đề cập đến chuyện bảy sói đã chiếm lĩnh con đường tốt nhất 
có thể leo lên núi. Vì thời gian có hạn, anh chỉ kể qua loa những gì họ gặp phải. Đối với bầy sói 
kia, đến giờ cả hội vẫn còn thấy rùng mình ghê sợ. Nhạc Dương kiến nghị với Lữ Cánh Nam 
nhờ quân biên phòng đến xua lũ sói đi. Lữ Cánh Nam trừng mắt lên nhìn, nói cô sẽ tự biết tính 
chuyện nàu. 


Sau khi tổng kết công việc đã làm được trong ngày, Lữ Cánh Nam dẫn Đường Mẫn kiểm tra tình 
hình sức khỏe của các thành viên trong đội, xem phản ứng với độ cao như thế nào. Doanh trại 
huấn luyện của họ năm ở khu vực trên bốn nghìn xấp xỉ năm nghìn mét so với mực nước biển, 
nên cơ thể mọi người đều không có dấu hiệu gì khác lạ. Một lúc sau thì Ba Tang cũng tỉnh lại, 
quả nhiên đúng như Lữ Cánh Nam đã nói, anh ta hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đi xem lũ 
sói, chỉ nhớ chuyện đội trưởng Hồ Dương đo đạc địa hình trên dốc núi ấu. Lữ Cánh Nam đã có 
lời từ trước nên mọi người đều thống nhất nói rằng, Ba Tang bị hụt chân trên dốc núi, đầu va 
mạnh vào đá. Mà sau gáy Ba Tang cũng có một vết sưng vù lên thật, đó là do bị bọn sói húc ngã 
đập đầu vào tảng đá gây ra. 


Xử lý xong xuôi mọi thông tin có trong tay thì trời cũng đã muộn, Lữ Cánh Nam không đồng Ú 
để mọi người tiếp tục tán phét, ra lệnh cho tất cả các thành viên trong đội phải lập tức nghỉ 
ngơi. 


Nhạc Dương và Trương Lập làu bàu khó chịu, hiếm khi mới được một trải nghiệm mà mấy người 
giáo sư Phương Tân không có, đang hưng phấn hừng hực thế này lại bị bắt phải đi ngủ. Hai anh 


Trang 1.021⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chàng này ở chung phòng với Trác Mộc Cường Ba, nửa đêm cứ trằn trọc mãi không yên, cuối 
cùng liền kéo Trác Mộc Cường Ba dậy, nhũng nhiễu chuyện ban sáng, nằng nặc đòi Trác Mộc 
Cường Ba kể chuyện đến Đạt Mã tìm chó ngao, rồi làm sao lại phát hiện ra Cương Lạp, kết bạn 
với Cương Lạp như thế nào, đất đai con người vùng này như thế nào... 


Trác Mộc Cường Ba bị hai anh chàng bám nhằng nhẫng không buông, chẳng biết phải làm sao 
đành kể lại chuyện gặp gỡ làm quen với Cương Nhật Phổ Bạ, thì cũng chỉ là tìm kiếm khắp nơi, 
lần theo tất cả các đầu mối, cuối cùng thì mò được đến vùng này, chuyện đơn giản hết sức, đoạn 
gã nói: Huyện Đạt Mã này đất đai con người thế nào ấy à, ừm, đại khái thì cũng giống như các 
nơi khác thôi, có điều trên các đồng cỏ xung quanh huyện thành, dân ở đây thích đua ngựa, giỏi 
cưỡi ngựa bắn tên. Phương thức thi đấu của họ khác với những nơi khác, cưỡi ngựa không có 
uên cương. À, còn nữa, huấn luyện ngựa hoang cũng là một trong những hoạt động được người 
bản địa rất ưa thích. Còn về ca múa nhạc, mấy điệu múa vòng tau, múa sư tử ở đây đều rất độc 
đáo đặc sắc..." 


Nghe Trác Mộc Cường Ba kể chuyện, Trương Lập như nhận ra điều gì đó: "Cường Ba thiếu gia, 
huyện Đạt Mã mà anh nói, chắc không phải chính cái huyện này đấy chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Đúng, nó còn một cái tên khác nữa, đó là tên thường dùng, cũng cổ 
xưa lắm rồi." 


Trương Lập nói: "Vậy tại sao người ta lại gọi nó là huyện Đạt Mã? Là vì ở trong huyện có người 
Đạt Mã sinh sống à? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Tất nhiên là không phải. Từ trước khi vương triều Thổ Phỏn 
thống nhất, ở đâu có một quốc gia nhỏ tên là Đạt Mã, đến sau khi Thổ Phồn thống nhất, nơi 
đâu vẫn được gọi là Đạt Mã, vì vậy trong các sách cổ xưa nhất người ta đều gọi là huyện Đạt Mã. 
Mãi về sau khi Liên Hoa Sinh đại sư vào đất Tạng mới đổi tên nơi này thành Ngao châu. Có 
điều, cứ nhắc đến Ngao châu, thì trước tiên chúng tôi đều nghĩ ngau đến huyện Đạt Mã rồi. " 


Nhạc Dương quấn mình trong ổ chăn nói: "Cường Ba thiếu gia, tôi nhớ sáng nay chú Cương 
Nhật Phổ Bạc bảo, Cương Lạp lớn lên bằng sữa sói, chuyện đó là thế nào vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba ưu tư nói: "Ừm, thực ra thân thế của Cương Lạp là..." 


Mười lăm năm về trước, ở phía Đông Nam thôn Nạp Lạp có một căn nhà đá nhỏ đổ nát tan 
hoang. Đương mùa rét, tuyết lớn lả tả trên không trung, bầu trời đem đen kịt tựa chiếc áo 
choàng của thần Chết che phủ trên những vùng đất chật hẹp, vạn vật thả đều im lìm, chỉ nghe 
tiếng gió tuyết lồng lộng thét gào. 


Căn nhà đá ấy trong ngoài đều lạnh lẽo như nhau, bếp lò chỉ còn lại một đống tro tàn nguội 
ngắt, tử khí nặng nề tràn ngập, bên cạnh bếp lò có một người đàn ông ngồi lặng yên như pho 
tượng tạc từ băng đá. Nếu không phải cặp mắt anh ta chốc chốc vẫn còn chớp, chỉ e ai cũng sẽ 
tưởng đây là một cái xác. Không sai, anh ta đã chết rồi, ngọn lửa sinh mệnh trong lòng anh ta 
đã tắt ngúm, thứ còn lại, trông giống cái bếp lò kia, chỉ là một năm tro tàn. 


Đó là Cương Nhật Phổ Bạc của mười lăm năm về trước, vợ anh ta mất tích đã ba năm, tìm kiếm 
khắp vùng núi tuyết này mà không ra, sống không thấy người, chết không thấy xác. Anh vẫn 


Trang 1.022/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn sống, là bởi vì anh không tin vợ mình đã chết. Anh tin chắc rằng, có một ngày Lạp Chân sẽ 
nhẹ nhàng đấu cửa, nhẹ nhàng thốt lên một câu: "Em trở về rồi." 


Mỗi năm, khi ngày vợ lên núi tuyết gần kẻ, Cương Nhật Phổ Bạc lại không thể yên giấc. Cương 
Nhật Phổ Bạc khi ấu, đang suy tư không biết ngày mai sẽ chịu đựng đau khổ như thế nào. Đúng 
vào thời khắc tăm tối nhất trước buổi bình minh, chợt vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc"... 


Cương Nhật Phổ Bạc đã lạnh cứng cả người, anh hơi trù trừ do dự, chẳng có ai ra ngoài trong 
đêm tuyết mù mịt thế này cả. "Cốc cốc cốc” âm thanh lại vang lên một lần nữa, rất nhẹ, nhưng 
cũng rất rõ ràng. Cương Nhật Phổ Bạc không dám tin, rồi đột nhiên, anh đứng phắt dậy như bị 
ma nhập, lao ra cửa như một cơn lốc... 


Bên ngoài tối đen như mực, cuồng phong mang theo băng tuyết ập tới, ngoài ra không còn gì 
khác. Cương Nhật Phổ Bạc không hẻ kinh hãi, ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ, hướng về phía hư 
không vô tận lớn tiếng hỏi: "Lạp Chân, em phải không, Lạp Chân..." 


Đáp lại lời anh ta, là một tiếng rên khe khẽ yếu ớt trong gió, Cương Nhật Phổ Bạc lấy đèn dầu 
bơ ra soi mới phát hiện thấy trước cửa nhà mình có một con sói cái bị thương đang cuộn tròn. 
Chân sau nó bị dính bẫu kẹp, máu tươi đỏ rực như những đóa hoa mai nở rộ trên nền đất phủ 
tuyết, kéo dài mãi vào trong màn đêm vô tận. 


Con sói cái cuộn tròn dưới đất như một tấm nệm, không ngừng thè đầu lưỡi ra liếm liếm một vật 
nhỏ ôm trong lòng, một thứ gì đó lông lá xù xù, vẫn còn sống, vẫn còn động đậu. 


Cương Nhật Phổ Bạc cẩn thận lại gần, giơ chiếc đèn dầu lên trước. Trong lòng con sói cái là 
một con vật trắng muốt, thân cuộn tròn như quả cầu tuyết, đang ra sức thúc đạp cả bốn chân, 
muốn rúc vào dưới bụng con sói mẹ mà bú một hớp sữa. 


Con sói cái kia máu đã chảy cạn đến nơi rồi, lấy đâu ra sữa nữa? Nhìn vết thương của sói mẹ, 
Cương Nhật Phổ Bạc đột nhiên hiểu ra ý đồ của cuộc viếng thăm lúc đêm hôm khuwa khoắt 
này, anh ta đặt chiếc đèn dầu xuống, hai tay run run đưa ra, chảm chậm đến gần thân thể con 
SÓi cái. 


Con sói nằm vên bất động, chỉ ngước mắt lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, ánh mắt thâm tình, ân 
cần, từ ái ấy, Cương Nhật Phổ Bạc vĩnh viễn cũng không thể nào quên. Anh ta bồng con vật 
nhỏ lên tay, con nhóc cứ cục cựa không vên kia rồi cũng ngừng lại, đôi mắt đen tuyển chớp 
chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua quá đỗi của Cương Nhật Phổ Bạc, chăm chú dò 
xét. Cương Nhật Phổ Bạc quan sát lại nó, bộ lông nhung trắng mịn thật là đáng yêu quá, trông 
nó hệt như một đóa sen tuyết nở rộ trên sông băng vậy. Đột nhiên, bàn tay Cương Nhật Phổ 
Bạc khẽ run lên, anh thấy trên mình con vật nhỏ còn chưa dứt sữa nàu một vết sẹo rất nổi bật, 
một vết sẹo cháy đại khái to khoảng bằng đồng năm hào, hẳn là vết dí đầu thuốc lá của con 
người đâu! 


Trong khoảnh khắc, Cương Nhật Phổ Bạc phảng phất như đã nhìn thấy những điều bất hạnh 
mà con vật nhỏ này gặp phải trong quãng thời gian ngắn ngủi nó có mặt trên đời này. Mẹ bị giết 
chết, nó bị loài người hành hạ chán chê rồi ném ra giữa trời băng đất tuyết, con sói cái kia đã 
phát hiện ra nó, rồi dùng bầu sữa của mình để nuôi sống sinh mạng nhỏ bé này. Chắc con sói 
cái cũng mất đi đứa con của mình vào thời gian đó? Mà khi ấy, ánh sáng của con sói mẹ cũng 
đang dân ảm đạm rồi tắt ngấm bởi bẫy kẹp của loài người... Bất kể thế nào, con vật nhỏ bé này 


Trang 1.023/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vẫn có thể sống sót, quả là k tích! Nghĩ tới đâu, một cảm giác xung động bỗng dâng trào lên, 
Cương Nhật Phổ Bạc giơ cao sinh mệnh nhỏ bé trong tay mình, lớn tiếng hét lên một câu khiến 
sau này Trác Mộc Cường Ba khắc ghi vào tâm khảm suốt đời: "Bị con người làm tổn thương, vứt 
bỏ, phản bội, mà vẫn muốn tin vào con người hay sao? " 


Gió gào thét ầm ù, con vật nhỏ đột nhiên thè đầu lưỡi non tơ ra liếm lên lòng bàn tay Cương 
Nhật Phổ Bạc... 


Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan đến tận sâu trong đáy lòng, trong đống tro sớm đã tàn lụi, 
ngọn lửa ẩn giấu bắt đầu nhen nhúm cháy lên. Cương Nhật Phổ Bạc ôm chặt sinh mệnh non 
nớt kia trong áo khoác mình, anh ta quyết định sẽ bảo vệ bông hoa sen tuyết xinh đẹp này như 
bảo vệ đứa con của chính mình. 


Con sói mẹ từ đầu chí cuối vẫn lặng lẽ nhìn, cho đến phút cuối cùng, mới hướng về phía Cương 
Nhật Phổ Bạc một ánh mắt nhìn đầu cảm kích, rồi khó nhọc ngoảnh đầu về bóng tối xa xăm vô 
tận, nơi bầy sói đã từng dừng chân nghỉ lại, nhẹ nhàng khép mắt. Nơi trời đất giao nhau xuất 
hiện một vệt sáng của buổi bình minh, trong đêm gió tuyết bão bùng ấy, Cương Nhật Phổ Bạc 
đã có thêm một đứa con, tên là Cương Lạp... 


Nghe Trác Mộc Cường Ba kể về lai lịch của Cương Lạp, Trương Lập không khỏi ngầm thở dài 
một tiếng. Nhạc Dương thì nắm chặt tay lại, nghiến răng hỏi: "Cường Ba thiếu gia, Hải lam thú 
không phải là một giống Tạng ngao rất quý giá hay sao? Tại sao... tại sao đám người ấy lại..." 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không, cậu nghĩ sai rồi, một thứ vật phẩm hay động vật quý giá hau 
không, là do sự ưa thích và hiểu biết của con người đối với nó quvết định. Mười mấy năm trước, 
Tạng ngao không phải là thứ trào lưu thời thượng như hiện nay, chúng chỉ là những người bạn 
giúp dân Tạng chăm nhà coi cửa mà thôi, cũng không có người nào dùng tiền để định giá chúng 
cả. Còn nữa, chó ngao Tâu Tạng khi còn non trông chẳng khác gì chó con bình thường cả, cho 
dù là những người Tạng lớn tuổi giàu kinh nghiệm cũng không thể phân biệt được con chó ấy 
lớn lên sẽ trở thành chó ngao Tây Tạng hay chỉ là chó bình thường, bọn săn trộm lại càng không 
để ý đến mấy chuyện ấy." 


Nói tới đâu, Trác Mộc Cường Ba bỗng chợt nhớ lại những lời Cương Nhật Phổ Bạc từng nói với 
gã nhiều năm về trước: "Có ngao Tây Tạng? Cậu cảm thấy cái lũ bị nhốt trong lồng, hay đeo 
xích sắt, xích bên cạnh chuồng cừu là chó ngao Tây Tạng sao? Không, cùng lắm chúng chỉ có 
thể gọi là những con chó to mà thôi! Chỉ khi chúng tự do tự tại chạy dưới trời xanh mây trắng, 
lướt đi trên đồng cỏ cao nguyên như một cơn gió, lúc ấu chúng mới là chó ngao Tây Tạng chân 
chính...” 


Khi Trương Lập và Nhạc Dương đang bồi hồi xúc cảm vì thân thế của Cương Lạp, không ai ngờ, 
Cương Lạp đang ở ngay bên ngoài căn nhà nhỏ. Nó nhạy bén nhận ra tiếng người đang nói 
chuyện trong nhà, tựa như bị khơi gợi lại hồi ức cũ, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi lập tức lắc lắc 
đầu, ngước nhìn người áo xám đứng sau lưng, dẫn đường cho người đó đi về phía khu núi non 
trùng điệp. Một người một chó ngao không phát ra bất cứ âm thanh gì. 


Cương Lạp dẫn đường cho người đó đến trước căn nhà bằng đá của Cương Nhật Phổ Bạc, đấu 
cửa ra. Trong nhà, lò sưởi đang cháy lép bép, Cương Nhật Phổ Bạc ngồi bên cạnh, chưa ngắng 


Trang 1.024/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu lên đã nói: "Ông đến rồi à." 


Chú Thích 


Tran 


1. Là phương thức leo núi khởi nguồn từ khu vực Alps, người leo núi theo kiểu này đa phần phải tự lực để leo lên 
đến đỉnh, ngoài ra không có sự giúp đỡ nào khác. 


Trang 1.025/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 414 - Hầu Due€ Bạch Ngân 


Merkin thởi dài nói: "Thật không ngờ đấy, thì ra tấm bản đồ cũng chỉ đường đến nơi này, xem ra 
hồi ức của Tây Mễ là chính xác rồi, giờ chỉ còn xem rốt cuộc tấm bản đồ ấu chỉ tường tận đến 
mức nào thôi. Mấy trăm cây số lưng chừng núi bị bao bọc trong sương tuyết mù mịt, lại chỉ có 
một lối vào rộng chừng một mét là có thể đi xuống dưới, đám giáo đồ Mật giáo cổ đại ấu sao lại 
tìm ra được nơi như thế chứ? Thật là không thể tin nổi... 


Người áo xám bước vào nhà, không ngờ lại là Lạt ma Á La. Ngọn lửa nhỏ trong bếp lò vùng vẫu 
run rấy một hồi, ánh sáng hắt lên chiếu vào gương mặt ông, già nua mà điểm tĩnh. "Anh biết là 
tôi sẽ đến..." 


"Đó là lẽ dĩ nhiên." Cương Nhật Phổ Bạc kéo một chiếc thảm trên giường đắp lên đầu gối, đoạn 
nói: "Ông nhất định có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi, vừa khéo, tôi cũng có khá nhiều chuyện 
muốn hỏi ông. Một nghìn năm rồi, các ông trước sau vẫn không chịu bỏ cuộc, xem ra, năm xưa 
Đạo quân Ánh sáng không chỉ mang đi báu vật trong Tứ phương miếu thôi phải không, ngoài ra 
còn thứ gì đó khác có thể khiến các người quyết chí đi tìm như thế? " 


Lạt ma Á La hỏi ngược lại: "Còn các anh? Cũng cùng chung cảnh ngộ, cùng chung vận mệnh, 
chẳng phải các anh cũng chưa từng bỏ cuộc đấu ha sao? " 


"Không! " Cương Nhật Phổ Bạc nhìn ngọn lửa đang nhảy múa đến mức xuất thần, trằm giọng 
xuống: "Gia tộc chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. La Long Ni Khắc - Cương Nhật Phổ Bạc tôi 
đây, đã là người cuối cùng của gia tộc, trở thành một gã hậu duệ Bạch Ngân danh phù kỳ thực. 
Khi tổ tiên tôi chọn lựa mảnh đất này để định cư, chúng tôi đã thôi không còn tìm kiếm nó nữa. 
Có lẽ, cứ để bí mật ấu chôn vùi trong dòng sông thời gian thì tốt hơn." 


Nói tới đâu, Cương Nhật Phổ Bạc ngắng đầu lên mỉm cười với Lạt ma Á La, rồi hỏi: "Xem ra thì 
bọn Cường Ba vẫn chưa biết thân phận thực sự của đám Mật tu giả các ông phải không? " 


Lạt ma Á La gật đâu: "Đợi thời cơ đến rồi mới cho họ biết thì tốt hơn." 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Điều này thì tôi có thể hiểu được. Thế nhưng, các ông đã để họ giúp 
đỡ tìm kiếm Bạc Ba La, song dường như lại không nói cho họ biết mấy thông tin thì phải? Đến 
cả lang tiêu mà cũng không biết là gì..." 


Lạt ma Á La nói: "Hầu hết tư liệu chúng tôi nắm được đều đã đưa cho họ cả rồi, vấn đề còn lại 
là phải xem họ lĩnh ngộ lý giải được bao nhiêu mà thôi; còn về lang tiêu, bản thân tôi cũng 
không ngờ đến ngày nay nó vẫn còn phát huy được tác dụng; ngoài ra còn một số việc mà 
chúng tôi không biết, đây chính là lý do tôi đến tìm gặp anh." 


"Ùm", Cương Nhật Phổ Bạc tựa như ngộ ra điều gì đó, nói: "gia tộc chúng tôi vì bị vu hãm, 
không nuốt được mối hờn căm này, nên mới quyết tìm Dquas hòng rửa nỗi oan khuất mà gia tộc 
phải gánh chịu. Tất nhiên, có thể tìm thấy các bảo vật trong Tứ phương miếu, trùng chấn lại 
thanh uy của gia tộc, khôi phục sự huy hoàng năm xưa cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. 
Còn các ông thì sao? ” 


Trang 1.026/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đêm đã khuva, Cương Lạp hoàn toàn không hứng thú chút nào với câu chuyện của hai người, 
nó cụp tai ngủ thiếp đi, chỉ còn ngọn lửa là vẫn nhảy múa không biết mệt mỏi. 


Sáng sớm hôm sau, Nhạc Dương dậy rất sớm, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài đẹp mê hồn, không 
khí trong lành, hồ nước núi non trông như tranh vẽ, anh chàng tập một bài thể dục, hít thở 
không khí thanh khiết, tinh thần sảng khoái, không kìm được mà phải ca tụng rằng, nếu được ở 
đây chắc chắn sẽ sống lâu thêm mấy năm. 


Nhạc Dương đã nghe Trác Mộc Cường Ba kể, rằng người Đạt Mã rất thanh đạm chất phác, cuộc 
sống đơn giản đến khó có thể tin nổi. Đàn ông trưởng thành chặt củi rèn sắt, còn dệt vải và dọn 
dẹp nhà cửa là việc của đàn bà, người già thì ngồi ngoài cửa xe sợi, nếu không thì đan lưới, hôm 
nào trời lạnh quá thì ngồi bên bếp lò. Dạo trước, trẻ con ở đây còn ít được giáo dục, đa phần 
đều được để mặc ngoài đồng cỏ với bò cừu hoặc tự do chơi đùa với bạn bè cùng lứa, lớn lên thì 
kết hôn sinh con, toàn bộ cuộc sống chỉ có thế, ngày lại qua ngày. Khi nghe kể mười mấy năm 
trước, trẻ con ở đây không cần đọc sách đi học, Nhạc Dương và Trương Lập không những 
không cảm thấu thương hại chúng, ngược lại còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ nữa. 


Nhạc Dương đang sau sưa ngắm cảnh, thấy Trương Lập cũng bước ra, liền cất tiếng: "Chào buổi 
sáng! ” 


Trương Lập nói: “Tập hợp, tập hợp, giáo quan gọi tập hợp kìal ” 


Các đồng chí ở Cục Khí tượng thông báo, trong khoảng thời gian ngắn tới đây thời tiết không 
thích hợp cho leo núi, Lữ Cánh Nam nói với các thành viên trong đội, mấy ngày này sẽ để dân 
làng dẫn họ đi thăm dò các tuyến đường, hụ vọng có thể tìm được con đường lên núi nào khác 
ngoài con đường đã bị đàn sói chiếm cứ. 


Vì lý do an toàn, mọi người vẫn chia làm ba nhóm do những dân làng quen thuộc địa hình dẫn 
đường, cẩn thận tránh xa khu vực bầy sói tập trung, đi khắp xung quanh núi tuyết để đo đạc 
quan trắc. Mấy ngày liền bôn ba vất vả, đến cả người như Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấu 
hơi mệt mỏi, xem ra họ vẫn phải tăng cường rèn luyện thể lực thêm nữa. 


Không chỉ vậu, họ còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi ngày trở về đều phải chỉnh lú, phân 
tích các tuyến đường mới thăm dò được, còn phải tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ đã được các 
chuyên gia đánh dấu kia. Hướng đi của mạch núi nhìn đại để thì không sai rồi, nhưng trên bản 
đỏ không đánh dấu chỉ đường lên núi, đây cũng là lý do căn bản khiến họ phải nhọc công đến 
vậu. Lữ Cánh Nam nói với mọi người, về nơi nàu, ngọn núi này, ngoài bản đồ ra còn một bằng 
chứng khác nữa. Trong tư liệu lịch sử từng có ghi chép rất rõ ràng, tượng Phật và kinh thư theo 
Văn Thành công chúa vào đất Tạng năm xưa xuất hiện lần cuối cùng chính ở huyện Đạt Mã 
này, bởi thế mà từ rất nhiều năm trước, nhà nước đã tiến hành khảo sát ở khu vực núi non gần 
đâu. Có điều khi ấy còn chưa có bản đồ chỉ rõ là ngọn núi nào, mà điều kiện kỹ thuật cũng 
không được hoàn bị cho lắm, cuối cùng đội khảo sát đã mất tích toàn bộ ở khu vực này, nghĩ lại 
thì có lẽ chính là lần mà Mã Bảo nhắc đến lúc họ mới tới đây rồi. Lữ Cánh Nam nói, về sau, nhà 
nước còn tổ chức đội khảo sát khoa học tới đây thăm dò nhiều lần nữa, nhưng vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nên cuối cùng cũng vẫn buộc phải bỏ cuộc. Nhạc Dương lập tức liên tưởng đến 


Trang 1.027/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người dẫn đường Cương Nhật Phổ Bạc mà đội trưởng Hồ Dương nhắc tới, liền thì thảm nói 
riêng với Trác Mộc Cường Ba rằng, có lẽ Lạt ma Á La biết một số việc liên quan đến Cương 
Nhật Phổ Bạc, có điều tới giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi ông như thế nào thôi. 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nói: "Còn phải hỏi như thế nào nữa à? Trực tiếp hỏi thôi, để tôi 
đi tìm đại sư luôn." 


Trác Mộc Cường Ba tìm được Lạt ma Á La, liền hỏi ngay: "Đại sư, hôm qua ngài và a quả đọ sức 
một trận, có phải đã nhận ra được điểm gì đó từ thân thủ hay gì đấy của anh ấy phải không? Thí 
dụ như thân phận, lai lịch gì đó chẳng hạn. Nói thực lòng, tôi đã ở với anh ấy hơn nửa năm, 
trước giờ vẫn cứ nghĩ anh ấy chỉ là một người dân Tạng bình thường, nhưng hôm qua, từ những 
hiểu biết của anh ấu về Đạo quân Ánh sáng và Bạc Ba La, có thể thấu thân phận của a quả 
dường như không tầm thường một chút nào." 


Lạt ma Á La hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, hiển nhiên ông không ngờ gã 
lại đem mình và Cương Nhật Phổ Bạc liên hệ với nhau nhanh như vậu. Có điều cuộc nói chuyện 
đêm qua với Cương Nhật Phổ Bạc đã mở được khá nhiều nút thắt nghi vấn trong lòng ông, vậu 
nên đại sư cũng thẳng thắn trả lời luôn: "Đúng thế, tôi biết thân phận của Cương Nhật Phổ Bạc. 
Anh ta là người của gia tộc La Long Ni Khắc, chúng tôi gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân." 


Thấy Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu gì, Lạt ma Á La nở một nụ cười điểm đạm, Ú 
bảo gã tìm chỗ nào đó ngồi xuống, chậm rãi giải thích: "Sự việc này, thông thường phải là người 
hiểu biết về lịch sử các gia tộc ở Thổ Phôn mới dễ dàng thông hiểu được. Để tôi nói về gia tộc 
trước nhé. Vương triều Thổ Phỏn hùng cứ cao nguyên Thanh Tạng cả mấy trăm năm, ngoài hai 
gia tộc thế gia đại thần Nương thị và Vi thị, còn có rất nhiều gia tộc được trọng dụng qua nhiều 
triều đại, họ cũng giống như Dương gia tướng, Nhạc gia tướng, Tiết gia tướng... mà ngày nau 
mọi người đều đã quá quen thuộc rồi vậu. Triều đại thay đổi, quý tộc thế tập cha truyền con nối, 
có rất nhiều gia tộc đã cùng hưởng vinh chịu nhục với Thổ Phỏn. Đây chính là gia tộc, mỗi triều 
đại đều có mấy gia tộc lớn mạnh, tôi không nhắc đến hết ở đây, mà chỉ nói riêng về gia tộc La 
Long Ni Khắc thôi. Cậu cũng biết rồi đấu, Đạo quân Ánh sáng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất 
do Tạng vương Tùng Tán Can Bố lập nên, về sau thì chủ thể của Đạo quân Ánh sáng là bộ tộc 
Qua Ba, nhưng trước khi chiến thắng Tượng Hùng, cậu có biết những người nào là chủ thể của 
Đạo quân Ánh sáng này hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba đã lờ mờ đoán được: "Lẽ nào lại là..." 


Lạt ma Á La gật đầu: "Đúng thế, chính là gia tộc La Long Ni Khắc. Trong lịch sử, họ cũng từng 
được gọi là Nô bộc của Ánh sáng, họ chính là Đạo quân Ánh sáng tiền nhiệm. Sau khi bộ tộc 
Qua Ba được biên vào làm bộ phận chính của Đạo quân Ánh sáng, gia tộc La Long Ni Khắc 
được thuyên chuyển sang một cánh quân khác, ngoài chuyện đó ra, họ vẫn đảm nhận sứ mệnh 
giống như Đạo quân Ánh sáng, cũng tức là quân thân vệ của Tạng vương. Cũng có nghĩa là, vào 
thời đó, gia tộc La Long Ni Khắc đảm nhiệm cùng một cương vị với Đạo quân Ánh sáng, họ 
chính là những người tiếp cận gần nhất với bộ tộc Qua Ba. Còn nữa, tôi vẫn nhớ hôm qua Nhạc 
Dương đã nhắc đến một chuyện, nói rằng tại sao Tạng vương lại dám dùng một đội quân không 
trực tiếp trung thành với mình làm cận vệ, gia tộc La Long Ni Khắc này, chính là một trong các 
nguyên do đó. Gia tộc này đã trực tiếp thể sẽ tận hiến sức lực cho Tạng vương, so về số lượng 
trong quân thân vệ thời bấy giờ, bọn họ còn đông hơn cả Qua Ba tộc, đại khái cũng có vai trò 
khắc chế bộ tộc Qua Ba, cân bằng thực lực. Bởi vậy, khi Đạo quân Ánh sáng đột nhiên biến 


Trang 1.028/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mất, gia tộc này cũng phải đối mặt với nguy cơ vô cùng to lớn..." 


Lạt ma Á La ngừng nói, Trác Mộc Cường Ba liền thắc mắc: "Đạo quân Ánh sáng biến mất thì 
liên quan gì với bọn họ kia chứ? " 


Lạt ma Á La nói: "Đạo quân Ánh sáng tuy là đội quân bí mật của Thổ Phồn, nhưng không phải 
là không ai hay biết, ít nhất cũng có hai gia tộc Nương thị và Vi thị là biết chuyện. Hơn nữa, khi 
ấy, những gia tộc lớn mạnh, nắm giữ các bí mật tối cao của quốc gia cũng ít nhiều biết được một 
chút. Vì vậu, bí mật về nguyên do tại sao Đạo quân Ánh sáng có thể trở thành lực lượng chiến 
đấu mạnh nhất của vương triều Thổ Phỏn vẫn là điều mà các gia tộc lớn đều khao khát nhòm 
ngó. Sau khi Đạo quân Ánh sáng biến mất, cân bằng thế lực giữa các gia tộc lớn bị phá vỡ, 
không còn lực lượng nào áp chế được họ nữa, những gia tộc này thèm khát được sở hữu sức 
mạnh của Đạo quân Ánh sáng; hơn nữa, cậu chớ quên rằng, cùng biến mất với Đạo quân Ánh 
sáng còn có tất cả báu vật của vương triều Thổ Phồn thời kỳ toàn thịnh. Chỉ với hai điểm này 
thôi, cũng đủ khiến những gia tộc thực lực hùng mạnh kia đào đất sâu ba thước lên tìm kiếm bất 
cứ đầu mối nào liên quan đến Đạo quân Ánh sáng rồi. Mà những đầu mối nàu, ngoài hai gia tộc 
Nương thị và Vi thị ra, ai sẽ là người bị nghĩ đến đầu tiên chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba giờ mới hiểu ra: "Gia tộc La Long Ni Khác! " 


Lạt ma Á La gật đầu: "Không sai. Họ từng đảm nhiệm công việc ở cùng một nơi với Đạo quân 
Ánh sáng, lại là người tiền nhiệm của bộ tộc Qua Ba, trong con mắt người ngoài, chắc chắn họ 
còn biết rất nhiều ẩn tình bên trong mà không ai khác biết được. Vì vậy, trong cuộc chiến loạn 
sau nàu, vận mệnh của họ cũng giống như những người Qua Ba bị Đạo quân Ánh sáng bỏ rơi 
vậy, họ trở thành mục tiêu đầu tiên mà các gia tộc lớn muốn đối phó. Những gia tộc hơi có thực 
lực một chút, đều muốn tìm được đầu mối về Đạo quân Ánh sáng từ gia tộc La Long Ni Khác. 
Liên tiếp nhiều năm chinh chiến, dẫu rằng sức chiến đấu của gia tộc La Long Ni Khắc cực cao, 
nhưng rồi cuối cùng cũng không thể thoát được số phận bi thảm. Thế nhưng, sự thực là họ cũng 
hoàn toàn không hẻ hay biết về sự biến mất của Đạo quân Ánh sáng, chỉ là vô tình đã trở thành 
chìa khóa mở cửa kho báu trong mắt người ngoài mà thôi. " 

Trác Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ, nói: "Thì ra là vậu. Thế nên để rửa sạch mối oan khiên, họ 
phải tìm ra Đạo quân Ánh sáng, và cũng gia nhập hàng ngũ những người đi tìm kiếm Bạc Ba La. 
Chẳng trách a quả lai nói, gia tộc nhà họ đã tìm kiếm gần nghìn năm nay rồi. " 


Lạt ma Á La gật đâu: "Ừm, về sau những hậu nhân của gia tộc La Long Ni Khắc còn sống sót 
sau cơn chiến loạn đã bị buộc phải thay tên đổi họ, sống lưu vong hoặc ẩn cư. Có điều, để ghi 
nhớ lòng trung thành của họ với vương thất và sự cống hiến trong công cuộc mở rộng cương thổ 
của vương triều Thổ Phỏn, người đời sau gọi họ là hậu duệ Bạch Ngân, ý chỉ những võ sĩ mạnh 
mẽ, sức chiến đấu chỉ đứng sau có Đạo quân Ánh sáng." 


Trác Mộc Cường Ba lại nó: "Vậy hôm qua làm sao đại sư nhận ra được thân phận của anh ấy 
thế? " 


Lạt ma Á La mỉm cười: "Chuuện này thì đơn giản thôi. Đầu tiên cậu phải biết, lịch sử của một số 
gia tộc thậm chí còn dài hơn cả bản thân vương triều Thổ Phồn nữa, những gia tộc này đều có 
huy chương, kỳ hiệu và những hoa văn trang trí đặc trưng chỉ thuộc về gia tộc họ. Thời đó, chỉ 
cần nhìn thấu những tiêu chí đặc biệt này, là lập tức có thể nhận ra đây là thuộc về gia tộc nào, 
cũng giống như bây giờ cậu thấy logo của ngân hàng Kiến thiết, ngân hàng Công thương là 


Trang 1.029/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhận ra ngay vậy thôi. Tôi nhận ra tiêu ký của gia tộc La Long Ni Khắc trên cán đao Cương 
Nhật Phổ Bạc, mà thực ra, đến ngày na, mọi người cũng vẫn thường trông thấu những tiêu ký 
đó mà.” 


Thấy vẻ hoài nghi trên mặt Trác Mộc Cường Ba, Lạt ma Á La nói: "Vì chiến tranh, những gia 
tộc ấy thường là bị tiêu diệt toàn bộ, huy hiệu của họ tản mát khắp trên cao nguyên, bị che phủ 
trong những bờ cây bụi cỏ. Về sau, khi dân du mục tìm thấy chúng, lịch sử đã bị lãng quên, nên 
người ta không thể nhận ra được đó là vật thuộc về ai, ở thời nào nữa, liền coi là những thứ trên 
trời rơi xuống, là vật trời cao ban tặng, vậy là những huy hiệu của gia tộc ấy liền được coi là vật 
tượng trưng cho may mắn, được giữ gìn như một thứ bùa hộ thân. Những huy hiệu gia tộc ấu, 
cũng chính là thiên khâm mà người ta vẫn thấu bây giờ. Tất nhiên, thiên khâm không chỉ gồm 
có huy hiệu của gia tộc, mà còn có cả các pháp khí từng được các tôn giáo cổ đại sử dụng. 
Ngoài ra, trong số rất nhiều hoa văn kỳ quái trên thiên châu, có không ít là hoa văn chuyên 
dụng của một số gia tộc nào đó, chỉ là đến ngày nay, e rằng không còn ai nhận ra được chúng 
nữa mà thôi. " 


Lúc nàu, Nhạc Dương chạy đến hỏi: "Cường Ba thiếu gia, đại sư, hai người..." 
Lạt ma Á La hỏi: "Nói chuyện xong rồi, có chuyện gì vậy? " 


Nhạc Dương nói: "Cường Ba thiếu gia, giáo sư Phương Tân muốn anh qua nói một chút về tình 
hình bầy sói hôm trước." 


Trác Mộc Cường Ba đứng lên hỏi: "Các cậu chưa kể à? " 
Nhạc Dương gãi đầu: "Giáo sư bảo chúng tôi kể không chuyên nghiệp chút nào..." 


Trác Mộc Cường Ba cười lên ha hả, sải chân bước đi. Nhạc Dương ở phía sau căn vặn: "Thế 
nào, Lạt ma A La nói gì vậu? " 


Trở vào trong nhà, Mẫn Mẫn và Trương Lập đang tranh luận gì đó, rõ ràng cô không tin những 
gì Trương Lập kể cho lắm, giáo sư Phương Tân đang nhập dữ liệu vào máy tính. Trác Mộc 
Cường Ba đã tự mình trải qua vụ đụng độ với bầu sói, lại lựa ra những chỗ chính yếu, nên nhanh 
chóng giúp giáo sư Phương Tân hiểu được tất cả mọi chuyện họ gặp phải hôm trước. 


Nghe Trác Mộc Cường Ba kể xong, giáo sư Phương Tân nói: "Rõ ràng là sói di cư rồi, nhưng lại 
có điểm khác biệt với tất cả những đàn sói di cư mà chúng ta từng nghiên cứu, tôi muốn đích 
thân đi quan sát một phen..." 


"Không, không, không, không thể được..." giáo sư Phương Tân còn chưa dứt lời, đã bị mấy 
người bọn Trác Mộc Cường Ba cực lực ngăn cản. Hệ số nguy hiểm quá lớn, nhưng giáo sư 
Phương Tân đâu dễ dàng bỏ cuộc đến thế, cuối cùng Trác Mộc Cường Ba đành nói, muốn đi 
cũng phải đợi vũ khí trang bị vận chuyển đến đã, sau đó còn phải hỏi ú kiến Lữ Cánh Nam, vậy 
mới khiến giáo sư Phương Tân tạm gác ý định đó lại. 

Trương Lập nói: "À, tôi định hỏi anh từ hôm qua rồi cơ, Cường Ba thiếu gia, hôm trước anh nói, 
chỉ ở trong đàn sói di trú mới có thể xuất hiện vua sói, những đàn khác thì chỉ có sói đầu đàn, sói 
thống lĩnh, chuyện là như thế nào vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nói: "Chuyện này để thầy giáo giải thích 


Trang 1.030⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì rõ ràng hơn.” 
Giáo sư Phương Tân nói: "Cậu có biết tập trí là gì không? " 


Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc lắc đầu. Giáo sư Phương Tân liền giảng giải: "Thấy chưa, 
đâu chính là chỗ tai hại của việc không thích học đấy. Tập trí, chính là chỉ trí tuệ tập thể. Hệ 
thần kinh của những cá thể nhỏ bé như ong mật hay kiến đều hết sức đơn giản, khi chúng là 
một cá thể thì hầu như chẳng có trí tuệ gì. Thế nhưng, khi số lượng cá thể đạt đến một con số 
nhất định, sẽ tự động nảy sinh một dạng trí tuệ tập thể, chúng có thể xâu dựng những cái tổ 
phức tạp, tuân theo những quy tắc xã hội phức tạp, có lúc thoạt nhìn thấy gần như là xã hội loài 
người thu nhỏ vậy, thậm chí còn tinh chuẩn hơn cả con người nữa, tại sao lại như vậy chứ? " 


Nhạc Dương và Trương Lập lại lắc đầu, giáo sư Phương Tân tiếp tục giải thích: "Ở đây có một 
vấn đề cấp độ. Một là điểm, vô số điểm nối lại với nhau thì thành đường, hai đường thẳng giao 
nhau thì thành một mặt phẳng, vô số mặt phẳng chồng chất lên nhau thì tổ hợp thành không 
gian lập thể mà chúng ta đang tồn tại, đây chính là không gian vĩ độ mà các nhà khoa học vẫn 
thường nói đến, các không gian vĩ độ cao đều do các không gian vĩ độ thấp tổ hợp mà thành. 
Đồng thời các nhà khoa học cũng cho rằng, phương diện trí tuệ cũng tương tự như vĩ độ không 
gian này vậy, sao các cậu ngây ra thế? Chà chà, vậu mà cũng không hiểu được hả? Thôi thì tôi 
nói đơn giản hơn một chút vậy, các cậu thử tưởng tượng một chút nhé, một cái bóng đèn nếu tắt 
hay sáng, thì nó chỉ có thể biểu thị tắt hay sáng thôi, có đúng không? Nếu như có một nghìn cái 
bóng đèn xếp thành hình vuông, vậy thì khi bật hay tắt một phần những bóng đèn trong đó, 
chẳng phải là sẽ có thể hiện thành những hình khác nhau hay sao? Như vậy đã hiểu được chưa, 
một con ong mật chính là một cái bóng đèn, nó không có trí tuệ gì cả, là một cá thể cùng lắm 
chỉ có một chút bản năng sinh tồn, nhưng khi cả đàn ong tập trung lại, bọn chúng liền trở thành 
động vật có tính xã hội, chúng có ong chúa, có ong đực, có binh sĩ chiến đấu, có con phụ trách 
ong non, có con thu thập lương thực. Khi ấu, hiện ra trước mắt chúng ta, là một đại biểu gia 
đình đầy trí tuệ." 


Nhạc Dương và Trương Lập đã hơi hơi hiểu, bắt đầu gật gù. Kế đó, giáo sư Phương Tân lại nói: 
"Kiểu trí tuệ tập thể này thích hợp với đại đa số các loài động vật quần cư, bao gồm cả tổ tiên 
loài người chúng ta; cùng một lý do đó, cũng bao gồm cả đàn sói. Khi đàn sói lấu gia tộc làm đơn 
vị, chúng chủ vếu là săn bắt, vấn để mà con sói đầu đàn quan tâm chỉ là bảo vệ lãnh địa của gia 
tộc và địa vị thủ lĩnh của mình, đảm bảo gia tộc của nó có thể tiếp tục tồn tại lâu dài, mặc dù 
trong đàn sói có sản sinh ra quan hệ địa vị xã hội cao thấp, nhưng trí tuệ rất có hạn. Khi chúng 
phát triển thành một tập đoàn sói, quan hệ xã hội không chỉ là trong nội bộ gia tộc với nhau 
nữa, đồng thời, giữa các gia tộc cũng sẽ nảy sinh sự phân biệt về địa vị xã hội, săn bắt tập thể 
cũng cần sự phối hợp chặt chẽ hơn, điều động chỉ huy chuẩn xác hơn, có điều chúng cũng vẫn 
có một vấn đẻ, đó là vấn đẻ khu vực. Khu vực hạn định phạm vi hoạt động của chúng, không 
dám dời khỏi hoàn cảnh sinh tổn ban đầu của mình thì trước sau khó có thể đột phá được giới 
hạn thấp để nảy sinh trí tuệ tập thể. Cổ nhân có câu, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, 
trong thời đại không có thông tin điện tử như bây giờ, nếu muốn tăng cường kiến thức, thì cần 
phải du lịch khắp nơi, đối với bầy sói cũng vậy thôi. Chỉ có trên con đường di cư, chúng mới gặp 
được các sinh vật chủng loại khác nhau, giao lưu với những đàn sói ở khu vực khác, có thể học 
được các kỹ xảo săn bắt đặc biêt; trên đường di cư, mới cần phải thích ứng với những hoàn cảnh 
sinh tồn khác nhau; quan trọng hơn cả, là bầy sói di cư sẽ không ngừng lớn mạnh, khi số lượng 
sói trong đàn tăng đến một điểm giới hạn, toàn thể đàn sói sẽ nảy sinh đột phát, sản sinh ra trí 


Trang 1.031⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tuệ tập thể mà tôi vừa nói đến. 


Giáo sư Phương Tân hít sâu vào một hơi, nói: "Về điểm tới hạn này thì trong giới học thuật cũng 
chưa có định luận, tóm lại, nếu số lượng bầy sói tăng đến một cơ số tương đối lớn, cả bầy sẽ 
xuất hiện một thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng, trong bản thân lũ sói đã tiến hóa ra 
các loại ngôn ngữ cơ thể, cơ chế phụ trách săn bắt và đẳng cấp xã hội rất nghiêm khắc, khi 
chúng nảy sinh hiện tượng trí tuệ tập thể, trí tuệ của cả bầu sẽ có một bước nhảy lớn. Có chuyên 
gia đã tính toán, khi đó, trí tuệ và hình thái xã hội của bảy sói sẽ có thể đạt đến hoặc vượt trên 
trình độ văn minh của xã hội nô lệ loài người. Nói một cách thông tục hơn, chẳng hạn như bầy 
sói di cư xuất hiện hôm nay vậy, chỉ số thông minh của chúng còn cao hơn cả người thời đồ đá, 
có khả năng là đã đạt đến trình độ văn minh của nước ta thời k triều Hạ 1, hoặc giả có thể còn 
cao hơn. Sự thực là, xã hội loài người xưa cũng thông qua hình thức trí tuệ tập thể nàu mà tiến 
hóa tới thứ mà chúng ta ngày nay gọi là văn minh, người ta vẫn thường nói, con người có trí tuệ 
từ lao động, điều nàu không hoàn toàn chuẩn xác cho lắm, nói một cách chuẩn xác, thì phải là, 


2.1 


con người có trí tuệ từ trong lao động tập thể. 


Chú Thích 


1.Ông giáo sư nàu nghiên cứu về chó nhiều quá đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi. Trí tuệ tập thể chỉ là một 
trong nhiều điều kiện lịch sử để hình thành nên nền văn minh nhân loại; vì thế cho dù chó sói có chỉ số IQ cao như 
trong truyện, thậm chí vượt cả loài người, nhưng không có hai chi trước phát triển để có thể chế tạo và sử dụng 
công cụ lao động thì sói vẫn là... chó thôi. Điều này giáo trình Sinh học phổ thông đã nói qua rồi. 


Trang 1.032/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 415 - Bình Winh Núi Tuyết 


Nhìn vẻ mặt nghỉ hoặc của Nhạc Dương, giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: “Tôi biết cậu muốn 
hỏi gì rồi, nếu bầu sói đã có thể tiến hóa đến đẳng cấp xã hội cao như thế rồi, tại sao lại không 
xuất hiện người sói phải không? Thực ra cũng rất đáng tiếc, tại sao ngày nay không xuất hiện 
người sói chứ? Đó chính là vì, bọn chúng đã chậm mất một bước, tổ tiên chúng ta đã tiến lên trí 
tuệ tập thể trước rồi, cũng chính là nền văn minh mà ngày nay mọi người vẫn nói, trong khi bầu 
sói muốn tiến lên một nền văn minh thuộc về loài sói thì lịch sử đã không cho phép nữa rồi. Cậu 
phải biết rằng, tiền để xuất hiện sói di cư là những năm tháng đói kém, nếu không có con người, 
bọn chúng đã có thể đạt được tiến hóa cực đại, nhưng rất đáng tiếc, con người đã tiến hóa trước 
chúng. Cậu thử nghĩ xem, khi khó khăn đói kém, con người cũng phải đối mặt với tình trạng ấy, 
bầy sói dù có lợi hại đến đâu cũng sao có thể so được với loài người cũng đói khát như chúng cơ 
chứ. Trong lịch sử từng xuât hiện những lúc sói thành họa trên diện tích lớn, tổ tiên chúng ta đã 
dốc hết sức lực ra để diệt trừ, giờ thì đã hiểu ra rồi chứ. Vì vậy lũ sói chỉ có thể dừng ở sói di cư, 
chứ không thể tiến hóa thêm một bước nữa. Nhưng cho dù là thế, muốn khống chế cả một tập 
thể rất nhiều con sói, cân đối công việc ở các phương diện khác nhau, thì cũng cần có một vị 
thủ lĩnh có mưu lược, kiến thức, năng lực hành động đều vượt xa những con sói khác, chính là 
vua sói, được tất cả bầy đàn công nhận. " 


Trương Lập nói: "Vậy thì trong đàn sói mà chúng ta thấy kia..." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: “Trong đàn sói các cậu trông thấy đó không có vua sói đâu. Trước 
tiên là đàn sói chưa đủ số lượng để nảy sinh trí tuệ tập thể, chưa đạt đến mức có thể đột phá rào 
cản trí tuệ. Kế đó, nếu đã có vua sói, thì địa vị của nó là hết sức siêu nhiên, không cần phải tốn 
công tìm kiếm để nhận diện làm gì, nhìn một cái là thấu ngay... Ừm, tất nhiên, tôi cũng chưa 
thấy bao giờ, có điều đại đa số các chuyên gia đều có nhận định như vậy cả. Tôi nghĩ, với cảm 
giác mà đàn sói này mang đến cho tôi và Cường Ba, có lẽ chúng là bộ phận nhỏ lụ khai khỏi 
một đàn sói đã sản sinh trí tuệ tập thể, do mấy con sói đầu lĩnh dẫn đầu, còn mục đích và kế 
hoạch của chúng là gì thì vẫn còn phải tiến hành quan sát sâu hơn mới đưa ra kết luận được. 
Cường Ba, cậu thấy thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi cũng cho là như vậy. Trong quá trình chiến đấu giữa bầy sói 
và đàn bò Yak, không thấu xuất hiện một vị chỉ huy duy nhất, bọn chúng chia thành mấu nhóm 
lớn để triển khai hành động." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng rồi, các cậu kể rằng cuối cùng khi lang tiêu vang lên, trên núi 
tuyết có dạ đế đáp lại tiếng sói tru hả? ” 


Nhạc Dương gật đầu: "Dạ đế ấu chính là yêu tinh tuyết, chú Cương Nhật Phổ Bạc bảo thế." 

Giáo sư Phương Tân nói: "Ờ, người tuyết, yêu tinh tuuết, dã nhân, dạ đế, các cách gọi đều có 
cả, có điều chỉ người Hạ Ba Nhĩ sống trong dãy Himalava và cư dân ở đây mới phát âm là "dạ 
đế" thôi. Tôi từng nghe một thuyết nói rằng, cách phát âm "dạ đế” này là do người Hán lưu lại, 
người Hạ Nhĩ Ba lại đem nó dịch âm ra, về sau lại được dịch âm sang nước ngoài, rồi lại được 
dịch âm ngược trở lại một lần nữa." 


Trang 1.033/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: "Làm sao có chuyện đó được? ” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười: "Cậu không biết sao, ở huyện Đạt Mã từng có một con đường cổ 
nối liên Đại Đường và Thổ Phồn, tương truyền là do Văn Thành công chúa hoạch định xây 
dựng, người nước Đại Đường có thể thông qua con đường nàu mà thẳng đến Thiên Trúc, ừm, 
bên ngoài huyện thành có bia khắc bằng chữ Hán mà. Cũng có khả năng là do người Hán chúng 
ta đặt tên lắm chứ, có điều trong sử liệu không thể tìm thấu dấu tích gì mà thôi. Chúng tôi từng 
tìm kiếm trên diện rộng, cuối cùng chỉ phát hiện trong một cuốn tạp kú của người thời Tống có 
bài thơ Đường không đề tên tác giả nhắc đến: Đỉnh cao núi tuyết; có vượn đêm gào; trăng vừa 
lộ ra; có sói hòa theo... Chữ đêm gào (dạ đề) này có phải chữ dạ đế mà người Hạ Nhi Ba dịch 
âm ra hay không thì chúng tôi không thể biết được." 


"Cổ đạo Đường - Phiên? " Nhạc Dương lấy làm kỳ lạ nói: "Giáo quan và Mã Bảo có nhắc đến 
đâu nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ứm, là thế này, con đường đó đã biến mất từ lâu lắm rồi, có thuyết 
nói đấy là đường do Văn Thành công chúa xây nên, cũng có thuyết bảo đó là đường Xích Tôn 
công chúa đã đi và đất Tạng, nhưng đến ngày nay thì ngoài một tấm bia đá có khắc chữ Hán ra, 
không thể tìm được một sử liệu nào, cũng không tìm thấy dấu vết của con đường cổ xưa ấu nữa. 
Tôi đoán chừng có lẽ là vì con đường này băng qua đại tuyết sơn, quả thực hết sức hiểm trở khó 
đi, vậu nên sử dụng chưa được bao lâu đã bị bỏ hoang rồi. Chúng tôi cũng tình cờ nghe nói đến 
khi đến huyện Đạt Mã lần trước thôi, đúng không, Cường Ba? " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: "À, ờ, chữ dạ đế ấu trong tiếng Hạ Nhĩ Ba nghĩa là... người 
sống trên vách đá..." Dòng suy tư của gã bay ởi rất xa, rất xa, dạ đế, người sống trên vách đá, 
sống chung với sói, bộ tộc Qua Ba... liệu có một liên hệ nào đó hay chăng? 


Đêm hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, gã đến một nơi giống 
như hinh vòng cung trên bề mặt trăng, giữa vòng vây núi non trùng điệp là một mặt hồ phẳng 
lặng như gương, ánh trăng hòa tan trong nước hồ, tinh tú lấp lánh trên mặt hồ. Bên bờ hồ, một 
đám người mơ hồ đang ngồi, họ cao giọng ca hát, lời ca hào hùng phóng khoáng, nghe tựa như 
tiếng gọi từ thời viễn cổ xa xăm, khiến Trác Mộc Cường Ba chợt thấu nhớ nhung, chỉ muốn đến 
gần họ, cùng cất cao tiếng hát. 


Xung quanh những người đó còn có rất nhiều sói, chúng ngồi chồm hỗm bên cạnh mọi người, 
ngắng đầu nhìn trời cao, cũng hòa theo tiếng ca khàn khàn hào hùng ấy mà cất tiếng tru khi cao 
khi thấp. Tiếng sói tru không ngờ lại hết sức hài hòa với tiếng hát, ngoài ra còn có tiếng côn 
trùng, chim muông, tiếng gió hòa vào, cùng làm nên một bản hợp xướng giữa trời đất mênh 
mang. 


Trong không gian đặc biệt ấu, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy tự do chưa từng thấy, gỡ bỏ được 
những xiểng xích trong lòng, vứt hết phiền não của chốn thế tục, tâm linh được giải phóng, cơ 
hồ như muốn theo tiếng ca cất cánh bay cao. 


Ba ngày sau đó, ngoài khu vực bị bầy sói chiếm cứ, thật sự họ không tìm thấy con đường nào 
khác có thể lên núi, đội trưởng Hồ Dương lấy làm bực tức, đến cả lúc nói chuyện bình thường, 
khẩu khí của anh cũng hết sức nặng nể cứ như thể đang mắng chửi người ta vậu. Trác Mộc 


Trang 1.034/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba cũng đem suy nghĩ của giáo sư Phương Tân nói với Lữ Cánh Nam, tuy cô cho rằng 
khảo sát đàn sói nàu không phải là chuyện họ nên quan tâm, nhưng con đường lên núi mà đội 
trưởng Hồ Dương đã tốn công tìm ra thì lại rất đáng đi xem thế nào. Chỉ có điều, các đồng chí ở 
Cục Khí tượng mãi vẫn chưa tính toán được khi nào thì thời tiết trên núi thuận lợi, vũ khí lại phải 
đợi tới khi xác định xong thời gian lên núi mới được đưa đến, không có vũ khí, bọn họ cũng biết 
điều mà không đến quấy nhiễu lũ sói ấu. 


Lại thêm mấy ngày nữa qua đi, công tác khảo sát về cơ bản đã kết thúc, hàng ngày, Lữ Cánh 
Nam để mọi người tập luyện mang vác nặng dưới chân núi, coi như là huấn luyện để thích ứng 
với môi trường. Khoảng thời gian này dễ chịu hơn so với lúc đi thăm dò địa hình rất nhiều, ít 
nhất thì buổi chiều còn có nửa ngày nghỉ ngơi. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba thường đến 
nhà Cương Nhật Phổ Bạc, gã và giáo sư Phương Tân vốn đã quen biết Cương Nhật Phổ Bạc từ 
trước, chuyện gì cũng nói được, nếu không phải đại bản doanh đặt ở làng Nạp Lạp, bọn gã đã ở 
lại luôn nhà anh ta rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng hỏi về gia tộc của Cương Nhật Phổ Bạc, thấu 
gã đã biết chuyện, Cương Nhật Phổ Bạc cũng không tiện che giấu nữa, gật đầu thừa nhận luôn, 
về đại thể cũng nói giống như với Lạt ma Á La. Đội trưởng Hồ Dương thì vẫn nuôi hụ vọng 
Cương Nhật Phổ Bạc có thể dẫn đường cho họ lên núi, vì tuy quãng đường đến khu vực có mù 
tuyết không vấn đề gì, nhưng ở vùng có mù tuyết che phủ thì tình hình sẽ như thế nào, không 
lên trên đó thì không thể nói được. Trương Lập và Nhạc Dương thì chỉ đến chơi, hai anh chàng 
này rất thích chơi với Cương Lạp, đặc biệt là Nhạc Dương, anh cực kỳ quý mến con chó ngao 
thân trắng như tuyết, hơn nữa lại còn hiểu được ú người nàu. Đường Mẫn cũng rất quú Cương 
Lạp, vừa gặp đã yêu thích ngay, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, Cương Lạp lại chẳng 
buồn để ú đến cô, đã mấy lần giở trò, hoặc cùng Nhạc Dương, Trương Lập đùa ác, khiến cô 
nàng cuống đến đỏ lựng cả mắt lên. Quan hệ của Cương Lạp với Lữ Cánh Nam cũng không 
được tốt lắm, có lúc còn nhe nanh múa vuốt ra với cô nữa, rõ ràng là có ý đồ muốn đọ sức với 
cô nàng này một phen. Còn Ba Tang và Lạt ma Á La thì ít khi đến, nói ra thì cũng lạ, từ lúc đến 
thôn Nạp Lạp, Ba Tang thường xuyên nhìn núi tuyết và quầng sương trên đỉnh núi mà ngâu 
người ra, có lúc còn đờ đẫn một lúc rất lâu nữa. Nhưng từ sau khi xảy ra sự việc kia, mọi người 
đều cố gắng tránh không làm phiền anh ta, vừa hụ vọng Ba Tang nhớ ra được gì đó, lại sợ anh 
ta bệnh cũ tái phát. Kỳ thực, Nhạc Dương còn phát hiện Trương Lập cũng có tình trạng tương tự 
như vậu, ngay cả lúc chơi đùa với Cương Lạp cũng có thể thấu anh chàng ngây người nhìn chăm 
chăm về phía núi tuyết, không biết là đang nghĩ gì nữa. 


Kết quả dự báo của Cục Khí tượng cuối cùng cũng được gửi đến, vậy là quyết định cuối cùng về 
ngày tháng lên núi đã được đưa ra, giờ thì chỉ còn vấn đề tuyến đường nữa thôi. Vũ khí vừa đến 
tau, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương đều nôn nóng muốn tới khu vực của bầy sói 
xem xét. Lữ Cánh Nam dặn dò ba bốn lượt, nhắc cả đội cố gắng không làm tổn thương đến lũ 
sói. Dù sao thì số lượng sói trong lãnh thổ Trung Quốc cũng đã ít đến độ đáng thương rồi, ước 
chừng chỉ còn bằng với số lượng lạc đà một bướu hoang dã, ít hơn cả lũ gấu mèo nữa. 


Không ngờ, họ còn chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin của Cương Nhật Phổ Bạc. "Mọi 
người không cần mang theo nhiều vũ khí đi tìm chúng nữa đâu, mang theo các thiết bị đo đạc là 
đủ rồi." Nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị hành trang lên đường, Cương Nhật Phổ 
Bạc điềm đạm nói. 


"Gì hả, tại sao? " Trương Lập buột miệng hỏi. 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Chúng bỏ đi rồi, sáng sớm hôm nay tôi đã trông thấu." 


Trang 1.035/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Đi rồi? Đi đâu? ” Lần nàu người cuống lên là giáo sư Phương Tân. 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không biết. Hôm nay tôi vừa tỉnh dậy thì phát hiện lũ cừu trong 
chuồng, chúng đã trả lại hết, còn thêm mấy con cừu con nữa. Cương Lạp nói với tôi, nó không 
cảm giác thấu mùi của lũ sói đâu nữa, tôi mới lấy can đảm đi xem thử. Quả nhiên, chúng đi hết 
cả rồi, đàn bò Yak cũng đi rồi, không còn gì để lại cả." 1 


"Đi thôi, mau dẫn tôi đi xem nào! " giáo sư Phương Tân đã luống cuống đến nỗi rối rít cả lên. Ở 
đây, người nghiên cứu sói lâu nhất, khát khao được quan sát tập tính sinh sống của đàn sói nhất 
phải kể đến giáo sư đầu tiên, một cơ hội tốt như vậy mà lại vô duyên với mình, thử hỏi làm sao 
mà ông không cuống quớt! Giáo sư Phương Tân không mang theo thứ gì, chỉ đeo chiếc máy tính 
xách tau rồi kéo Cương Nhật Phổ Bạc đi luôn. Lữ Cánh Nam dặn dò mấy câu, rồi mọi người vẫn 
mang theo một số vũ khí nhẹ đuổi theo phía sau. Đội trưởng Hồ Dương nửa tin nửa ngờ, mang 
theo cả bộ thiết bị đo đạc. 


Khi bọn Trác Mộc Cường Ba trở lại nơi lũ sói và đàn bò Yak kịch chiến, trong lòng mọi người 
đều dâng lên một xúc cảm bồi hồi. Trác Mộc Cường Ba chợt thấy trống rỗng, tựa như vừa đánh 
mất thứ gì, thực ra, mặc dù lũ sói ấy khiến người ta cảm thấy ghê sợ, nhưng gã vẫn muốn nhìn 
thấu chúng lần nữa. Lũ sói đã tụ tập ở phía sau một triển núi khác, nơi đây giờ chỉ còn lại vài bãi 
chất thải của cả sói lẫn bò Yak, và thức ăn thừa của sói bỏ lại nữa, tất cả chúng đã di rời tập thể, 
dốc núi đá cuội lại không lưu vết chân, nên không thể biết chúng đã đi về phương nào. 


Nghĩ đến cuộc chiến kịch liệt của lũ sói và đàn bò Yak Trác Mộc Cường Ba từng kể với mình, 
cùng sự giảo hoạt và trí tuệ của chúng, giáo sư Phương Tân cứ không ngừng lắc đầu. Sao mình 
lại không kiên quuết đòi đến trước xem thử một lản nhỉ? Tiếc quá, tiếc quá là tiếc. Ông cẩn thận 
thu thập đống phân sói còn vương lại, không thấy sói thì mang ít phân về nghiên cứu cũng được. 
đội trưởng Hồ Dương thì sử dụng các thiết bị đo đạc, cẩn thận giảng giải cho Lữ Cánh Nam về 
tuyến đường lên núi mà anh vạch ra, cũng những vấn đề cần chú ý đặc biệt dọc đường. Khi nói 
đến khu vực mù tuyết, có mấy lần anh liếc sang phía Cương Nhật Phổ Bạc. Nhưng Cương Nhật 
Phổ Bạc đã cố ý đứng ở chỗ xa, chỉ đi theo Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Lạt ma 
Á La thấu vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười thần bí. 


Đoàn người rời khỏi nơi tụ tập của bảy sói, lúc sắp chia tau, Cương Nhật Phổ Bạc hỏi bọn họ 
bao giờ lên núi tuyết, Trác Mộc Cường Ba đáp: "Ngày mai sẽ đi." 


Cương Nhật Phổ Bạc không hỏi gì thêm nữa. Cương Lạp nghe nói Trác Mộc Cường Ba sắp đi, 
liền cắn chặt gấu quần gã, không để cho đi. Trác Mộc Cường Ba ngồi xổm xuống, ôm cổ Cương 
Lạp nói: "Hì, Cương Lạp xem đấy, tao hứa rồi mà, nhất định sẽ về thăm mày, tao có làm hay 
không nào? " 


Cương Lạp bất mãn lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Lần này, tao lại hứa với mày, khi nào 
tìm được nơi ấu, tao sẽ nhanh chóng trở lại thăm màu, thế có được không? Lần này sẽ không để 
mày phải đợi lâu thế đâu! Nói không chừng, tao còn đưa về cho màu một người bạn thực sự nữa. 
Cương Lạp, nhìn tao đây này, mày là cô bé ngoan mà, có phải không? Mày biết mà, tao sẽ 
không gạt mày đâu, lần này, tao sẽ đi tìm vua của chúng mày... Ngoan ngoãn đợi tao về nhế, 
được không? ” 


Cương Lạp nghe như nửa hiểu nửa không, tủi thân cúi gầm đầu xuống, trong mũi khọt khà khọt 


Trang 1.036/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khẹt. Trác Mộc Cường Ba phải khuyên giải mãi nói mới chịu thôi. Cương Nhật Phổ Bạc dẫn 
theo Cương Lạp đứng trên dốc núi nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba đi khỏi, nét mặt hết sức phức 
tạp, hồi lâu sau mới nghe anh ta nói với Cương Lạp: "Họ đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi." 


Trở về thôn Nạp Lạp, đội trưởng Hồ Dương liền thuật lại kỹ càng tình hình đo đạc quan trắc của 
ngày hôm nay với mọi người, chỉ ra các tình huống nguy hiểm có thể xuất hiện và cách để 
phòng những hiểm họa tự nhiên. Đối với việc mang theo vũ khí lên núi tuyết, anh tỏ ra không 
tán đồng cho lắm, trước tiên là vì riêng bộ trang bị buộc phỉa mang theo khi leo núi đã nặng nẻ 
lắm rồi, hơn nữa khả năng kẻ địch xuất hiện trên núi tuyết là rất thấp, nếu có người thì đã phát 
hiện từ một quãng rất xa rồi, thêm nữa mang theo vũ khí có thể dẫn đến một số tai họa tự 
nhiên. Lữ Cánh Nam thương lượng với mọi người, rồi quyết định vẫn chọn một số vũ khí nhẹ 
mang theo, phòng họa khi chưa xảy ra vẫn hơn, sau đó cô lại dặn dò cả đội đi ngủ sớm, ngàu 
mai họ sẽ có cả một hành trình mang vác nặng leo núi. 


Ở thôn Nạp Lạp đã mấy ngày, mọi người đều đã thân quen với dân làng. Dân ở đây nhiệt tình 
hiếu khách, lại giỏi ca múa, nghe nói cả đoàn sắp đi, còn định mở tiệc tiễn đưa, nhưng bị Lữ 
Cánh Nam và đội trưởng Hồ Dương từ chối. đội trưởng Hồ Dương nói với Mã Bảo, nếu muốn 
chúc mừng thì đợi khi họ trở về chúc mừng cũng chưa muộn. Mã Bảo thầm nghĩ, nếu lên núi 
tuyết, không biết còn có thể trở về hau không nữa... 


Nghỉ ngơi trong làng một đêm, hôm sau khi trời còn chưa sáng, đoàn người đã vác trên lưng 
những chiếc ba lô nặng trịch tiến về phía đỉnh núi tuyết. Ban đầu đội trưởng Hồ Dương nghĩ có 
thể thuê hai người Hạ Nhĩ Ba gồng gánh đống máy móc, nhưng mấy người Hạ Nhĩ Ba vừa nghe 
thấy họ muốn lên núi Tư Tất Kiệt Mạc còn đáng sợ hơn cả đỉnh Chomolungma thì không ai chịu 
đi theo nữa, đều bảo nơi ấy là vùng tuyệt địa bị ma quỷ nguyền rủa, người nào đến đó đều 
không thể sống sót trở về. Các thành viên trong đội phải cắm trại trên sườn núi một đêm, các 
thứ trang bị cộng thêm vũ khí, thực sự là không nhẹ chút nào. 


Đi được hơn một tiếng đồng hồ trên con đường lên núi mà trời vẫn chưa sáng hắn, Nhạc Dương 
nói: "Sao phải xuất phát sớm vậy làm gì chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương đáp: "Tôi đã tính toán kỹ rồi, với tốc độ hiện nay của chúng ta, cần phải 
đi hết tốc lực mới có thể lên được quá lằn tuyết trước buổi trưa, ở đó sẽ là nơi đóng quân lâm 
thời để chúng ta lên đỉnh. Lên đến đó, muốn phục hồi thể lực ít nhất cũng cần nửa ngàu mới 
đủ." 


Trương Lập nói: "Không nghiêm trọng đến vậy chứ, chúng ta leo thẳng lên từ độ cao năm nghìn 
mét so với mực nước biển, lằn tuyết ở độ cao khoảng sáu nghìn mét, cho dù đường núi xa, 
không khí loãng thì cũng đâu cần đến nửa ngày hồi phục thể lực chứ? " 


Ba Tang nhìn bầu trời đêm, trăng tròn còn chưa lặn, mây mỏng như tấm sa, bình tĩnh nói: Đến 
chiều sẽ có gió lớn." 


Lữ Cánh Nam cũng nói: "Đúng thế, các đồng chí ở Cục Khí tượng nói, buổi chiều gió rất lớn, 
nếu trước giờ trưa mà không thể đến được nơi đóng quân lâm thời đã định trước, việc leo trèo 
buổi chiều sẽ khiến chúng ta tiêu hao nhiều thể lực hơn nữa." 


Đường Mẫn nghi hoặc lặp lại: "Gió lớn lắm à? " 


Trang 1.037/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bọn họ đều chưa từng trải nghiệm gió trên núi tuyết, gió như thế nào thì gọi là gió lớn họ cũng 
chưa có khái niệm rõ ràng cho lắm. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Cô nhóc, ở đây không phải là Tử vong Tâu phong cốc, nó gọi là Tử 
vong Tây phong đới, cả mạch núi hướng về phía Tây Bắc dài mấy trăm cây số đều bị bao bọc 
trong dải gió Tây. Những cơn gió thốc kia vượt qua núi, đến phía bên kia thì gặp phải khí áp 
thấp của cao nguyên, liền cuộn ngược trở lại, hoàn toàn khác hắn với gió xuống dốc trên các 
sông băng thông thường, đó tuyệt đối là gió lên dốc đấy, chỗ chúng tôi vẫn gọi là vòi rồng xoắn, 
khá giống với lỏng quay trong máy giặt là một kiểu gió lốc theo hướng ngang. Gió thổi thốc từ 
phía dưới lên trên, muốn đứng cũng khó có thể đứng cho vững được, dù dựng trại kiểu kén tằm 
cũng không thể chống đỡ lại thế gió ấy được, trừ phi có thể đến nơi đóng quân lâm thời đã định 
trước kịp lúc, bằng không rất có thể ngay từ dưới chân núi chúng ta đã bị thổi cho tan đàn xẻ 
nghé đó." 


Hiện giờ vãn còn ở chân núi tuyết, cả đoàn đều dốc hết tốc lực băng qua những con dốc đầy cỏ, 
trăng lặng sao mờ, sắc trời sáng dần lên, tinh thần của mọi người cũng dần dần khá hơn. 


Gió sớm lành lạnh phất vào mặt làm tinh thần sảng khoái, không khí đặc biệt thanh tân, hít sâu 
một hơi, tựa như có bạc hà trong miệng, mát đến tận phế phủ, tiếng côn trùng ẩn trong đám cỏ 
không ngừng không nghỉ, khi cao khi thấp, rất có âm điệu, khi thì như tiếng huyền cầm trầm ấm 
thiết tha, lúc lại như tiếng đàn tranh cao vút vời vợi. Phía Nam rặng núi, tinh tú vẫn còn chưa 
khuất hẳn, ánh sao lấm tấm lấp lóe như những viên bảo thạch, một vắng trăng sáng lộ nửa mặt 
ra trong áng mây, chậm rãi chìm xuống phía sau đỉnh núi phía Tây, vừa đúng lúc trông như một 
hạt minh châu khảm trên đỉnh núi, ánh trăng dịu dàng phản chiếu lên núi tuyết tựa ánh sáng của 
chư thần phổ chiếu khắp mặt đất mênh mang. Vào thời khắc đó, trắng xóa là tuyết trên núi, 
trắng sáng lên chính là vầng nguyệt trong mây kia. 


Đi tới lưng chừng núi thì trăng đã lặn về Tây, thay vào đó là ráng mây rực rỡ hiện ra phía trời 
Đông. Phía sau rặng núi sáng bừng lên, nơi chân trời bị tách ra một quảng sáng hình cung rõ 
rệt, những ráng mây bảy sắc đùn lên, tập trung phía trên rặng núi trập trùng, tựa như trăm loài 
chim cùng tế tựu về chầu chim phượng. Những dải ánh sáng ấy biến hóa hết sức khác thường, 
lúc như cưỡi rồng ngự gió ngự sương, lúc lại như cá chép vượt biển, có lúc lại giống chim ưng bắt 
thỏ, hay thiên mã hoành không, màu sắc diễm lệ phi phàm, đỏ như hồng bảo thạch, trắng như 
ngọc mỡ dê, lam thì như bầu trời xanh ngắt, lục thì như đồng cỏ mênh mang, quả là thiên công 
tạo hóa, khiến người ta lưu luyến quên cả lối về, tâm trạng cũng thông suốt và thư giãn hơn 
nhiều. Trong những ráng mây sắc màu rực rỡ ấy, vâng hồng từ từ dâng lên, mới đầu còn như 
một tiểu cô nương hay xấu hổ, giơ đàn tì bà lên che khuất nửa mặt, chỉ để lộ ra một nửa nhỏ 
của khuôn mặt, sắc đỏ bừng bừng, ngượng ngùng thẹn thùng không dám ra ngoài. Mọi người 
đều không cầm lòng được mà dừng bước, sững sờ đứng trên lưng chừng núi đợi mặt trời lên, tâm 
trạng ấu, tựa hồ như đợi chú gà con mổ vỡ vỏ trứng chui ra, tràn đầy niềm vui và sự kích động 
như khi chứng kiến một sinh mạng mới sắp có mặt trên đời nàu. Vâng hồng mới nhú không hề 
chói lóa, ánh sáng ôn nhuận mềm mại như ngọc, thần quang đều thu vào bên trong, nhưng lại 
ấn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Nó chảm chậm gắng sức dâng lên cao, từng chút, từng chút, 
một cái mâm bằng huyết ngọc từ từ thành hình giữa những đỉnh núi sừng sững, mây mù bốn 
phương tám hướng đều tụ về triều kiến như muôn sao chầu quanh vầng nguyệt, tưng bừng hoan 
ca để chúc mừng ngọn nguồn của vạn vật trong trời đất lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, 
vầng hồng ấy vùng lên mạnh mẽ, tựa như dưa chín rụng cuống, chim non phá vỡ vỏ trứng, hoàn 


Trang 1.038/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


toàn thoát khỏi đường chân trời hình thành bởi dãy núi non nhấp nhô trùng điệp, tựa như cánh 
chim thoát khỏi lồng tung bay cao vút; tốc độ dâng lên của vẳng dương cũng dần tăng, chỉ trong 
khoảnh khắc ánh sáng chói ngời đã phủ xuống mặt đất bao la, cả ngọn núi tuyết thần thánh 
cũng khẽ run lên trước uy nghi ấy! Mặt đất kiền thành cúi đầu khuất phục, những cơn gió đang 
thỏa sức tung hoành giữa núi non bỗng dưng lặng đi, cảm giác ấm áp bao bọc toàn thân mỗi 
người, khiến một chút mệt mỏi cùng tất thảy nỗi u uất khó chịu trong tâm thức đều tan biến. Đó 
là nguồn ánh sáng đã tạo nên vạn vật chúng sinh, đó là suối nguồn của mọi thứ lực lượng, đó là 
vị chúa tế chân chính của cả tinh hệ này! Mọi người không sao hiểu nổi, cảnh mặt trời trên núi 
tuyết nàu có điểm gì khác với những nơi khác, tại sao lại khiến tâm trạng của mình xao động 
đến thế, cảm giác xung động chỉ muốn khóc òa lên mà quò xuống bái lạu ấu khởi nguồn từ nơi 
nao? Nhất thời, thiên địa đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có quầng sáng chói lòa đang chăm chú 
quan sát vạn vật nó tỏa chiếu, không phân chính tà, không có đúng sai, từ thuở hằng cổ nó đã 
tồn tại, rồi mãi mãi về sau nó cũng vẫn bừng cháy như thế, đối với nó, con người chỉ là một loại 
chúng sinh trên mặt đất mênh mang này, cũng hèn mọn nhỏ bé, cũng chỉ là một thứ ký sinh vật 
sống trên thân thể đồng loại của nó, địa cầu. 


Lặng ngắt một hồi lâu, không ai nói gì, tâm trạng mỗi người mỗi khác, có hào hùng, có thẹn 
thùng, có kính ngưỡng, có tự ti. Mang theo tâm trạng phức tạp lạ thường, Lạt ma Á La là người 
đầu tiên xoay lại; mấy người Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn vẫn đứng bần thần ở đó. Lữ 
Cánh Nam lạnh lùng phát ra mệnh lệnh: “Tiếp tục tiến lên." 


Chú Thích 


TTTrrnnnnaaaaẵaanm 


1.Thật tiếc khi lần này đội của Lữ Cánh Nam đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn hành trình tìm Bạc Ba La của họ. 


Trang 1.039/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4G - Cánh Cửa Địa Ngục 


Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh lại, chưa đi được mấy bước đã đột nhiên trợn mắt há hốc miệng 
ra, ngấng đầu ngước nhìn đỉnh núi mà không thốt lên được tiếng nào. Trương Lập đứng bên 
cạnh anh cũng ngước nhìn theo, chỉ thấy trên vách núi tuyết, trên dốc núi tựa như miếng bạch 
ngọc khổng lô không tì vết ấy đột nhiên xuất hiện một dải lụa đỏ như máu, không khác nào dải 
thắt lưng trên tấm váy trắng của nữ thần nứi tuyết, nổi bật mà tuyệt diễm đến lạ kỳ, sắc đỏ rực 
như muốn nhỏ máu ra, lại toán lên cả vài phần bí ấn yêu dị. Trương Lập chỉ lên đỉnh núi kêu 
toáng: "Nhìn xem! Nhìn kìa! Đó là gì thế? " 


Nhạc Dương cũng kinh ngạc thốt lên: "Vừa nãy làm gì có mà, chuyện gì thế nhỉ? Có phải ráng 
mây bay qua không? ” 


Đường Mẫn reo vang: "Đẹp quái! Mỹ lệ quá, màu sắc này, màu sắc này thật là..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không phải ráng mây, mây và tuyết có gần nhau đến mấy cũng 
không thể thế được. Lẽ nào! Lẽ nào là..." 


Đội trưởng Hồ Dương giờ mới cất tiếng: "Huyết tuyết (tuyết đỏ như máu), đó là huyết tuyết đấy! 
Lần này xuất hành thật đúng là hỏng bét rồi." 


Vừa nghe thấy "huyết tuyết", mọi người đều sực tỉnh. Huyết tuyết và kỳ vân (mây như lá cờ) cũng 
là những cảnh sắc kỳ lạ hiếm thấu ở vùng núi tuyết cao nguyên, nhưng ú nghĩa khác hẳn nhau, 
kù vân trắng muốn như chiếc khăn Hada là tượng trưng của may mắn cát tường; huyết tuyết lại 
ngầm ám chỉ tại nạn, bị dân Tạng coi là điểm chẳng lành. Có lúc ở lưng chừng núi, giữa màn 
tuyết trắng ngần bỗng dưng xuất hiện một quầng đỏ như máu, người ta gọi là huyết tuyết, nhưng 
lại gần thì không thấy gì nữa, chuyện như thế bọn Trác Mộc Cường Ba chỉ mới nghe nói thôi 
chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Giải thích theo quan đểm khoa học, huyết tuuết nàu có lẽ 
cũng giống như cầu vồng hoặc ảo ảnh, thuộc loại hiện tượng chiết xạ quang học, còn tại sao 
hiện tượng này lại xuất hiện ở giữa tầng tuyết, đồng thời mỗi khi xuất hiện thường kèm theo các 
hiện tượng tự nhiên mang tính chất phá hoại như tuyết lở, cuồng phong thì tạm thời đến nau 
vẫn chưa có cách giải thích nào xác đáng. 


Đội trưởng Hồ Dương kiến nghị: "Huyết tuyết xuất hiện, thời tiết sẽ biến đổi. Tôi cảm thấy, 
chúng ta nên trở về thôn làng dưới chân núi, chọn một thời cơ khác để lên đỉnh thì đảm bảo 
hơn." Anh hướng về phía Lữ Cánh Nam đang xây lưng lại với mình hỏi, "Thế nào? ” 


Lữ Cánh Nam ngoảnh lại, khe khẽ lắc đầu, kiên định nói: "Lần này chúng ta buộc phải lên đến 
đỉnh, cơ hội chỉ có một lần thôi. Không thể không nghĩ rộng ra được, ở vùng chịu ảnh hưởng 
của dải gió Tây này, mỗi năm từ đầu tháng Năm đến giữa tháng Chín là mùa mưa, gió mùa 
Đông Nam mạnh sẽ gây mưa lớn kéo dài, mây mù khắp nơi, băng tuyết sụt lở vô thường, khí 
hậu rất khắc nghiệt. Khoảng trung tuần tháng Mười một đến trung tuần tháng Hai năm sau, lại 
bị luồng không khí lạnh Tâu Bắc khống chế, nhiệt độ có thể hạ xuống đến âm 60 độ C, nhiệt 
độ trung bình là khoảng âm 40 độ C đến khoảng âm 50 độ C, tốc độ gió cao nhất có thể đạt 90 
mét/giâu. Từ đầu tháng Ba đến cuối tháng Tư, là mùa xuân, mùa quá độ từ mùa gió sang mùa 
mưa, còn từ đầu tháng Chín đến cuối tháng Mười là mùa thu, mùa quá độ từ mùa mưa sang mùa 


Trang 1.040/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gió. Trong khoảng thời gian này mới có thể xuất hiện thời tiết tương đối tốt. Vì vậu mới nói, nếu 
lần nàu không thể lên đỉnh núi, chúng ta sẽ phải đợi thêm một năm nữa, bất kể là nhà nước hay 
là bản thân chúng ta cũng đều không thể đợi lâu như vậy được. Thêm nữa, thông tin của Cục 
Khí tượng rất rõ ràng, gần đây tầng mây khí quyền rất bình hòa, chắc sẽ không tụ tập ở gần dải 
núi này 1, đây là cơ hội tốt nhất đồng thời cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mặc dù nói có 
điểm lạ, đường phía trước chưa rõ ra sao, nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm phen này." 


Trương Lập cũng lên tiếng ủng hộ: "Không sao, có lần nào mà chúng ta không mạo hiểm đâu." 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn bóng lưng Lữ Cánh Nam thảm nhủ: "Quả nhiên là có chuyện gì đó 
không thể kéo dài được nữa à? " 


Không ngờ, mới chỉ đi được thêm hai tiếng đồng hồ nữa, thế gió trên dốc núi đột nhiên lớn hẳn, 
tựa như một bức tường chắn trước mặt chặn đứng bước tiến của các thành viên trong đội. Nhạc 
Dương cuống quýt hét toáng lên: "Không phải nói đến chiều mới có gió à? Sao giờ đã có rồi thế 
này? ” 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Huyết tuyết, đây chính là huyết tuyết đấy! " 


Lữ Cánh Nam nói: "Nếu cứ tiếp tục tiến lên như thế này, chỉ sợ đến được nơi đóng quân lâm 
thời, thể lực của chúng ta đã tiêu hao cạn kiệt rồi, ngàu mai không thể tiếp tục lên đỉnh, có cách 
nào hay không, đội trưởng Hồ? " 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Phương án hai mà tối qua chúng ta đã định ra, nơi đóng quân lâm 
thời còn lại ở đâu? " 


Lữ Cánh Nam hướng về phía gió lớn, trải tấm bản đồ xuống đất, lấy đá đè lên: "Anh xem..." 


Đội trưởng Hồ Dương xem bản đồ, đoạn nói với Lữ Cánh Nam: "Dùng vệ tỉnh dẫn đường, nhờ 
các đồng chí bên Cục Khí tượng và Cục Địa chất hiệp trợ, chúng ta phải đi vòng tránh cơn gió 
này. Phía trên lằn tuyết, leo trèo sẽ khó khăn gấp mười lần bây giờ, không thể tiêu hao thể lực 
một cách vô nghĩa ở đây thế này được." 


Dọc đường, Lữ Cánh Nam dùng vệ tinh định vị dẫn đường, đồng thời không ngừng liên lạc với 
thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động. Khu vực gần dãy Himalaua này có một điểm tốt là 
thế, vệ tinh phủ sóng, điện thoại di động có tín hiệu, có thể giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. 


Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống định vị vệ tinh, các chuyên gia phân tích bản đồ, 
nhân viên quan trắc khí tượng và các nhà địa chất học, mọi người đã tìm được một chỗ có thế 
gió tương đối yếu ở một cái khe phía Nam ngọn núi. Đây vốn là một mảnh đất bằng phẳng, 
nhưng ở giữa như bị người khổng lồ nào đó dùng thìa múc đi một miếng, diện tích cũng không 
lớn lắm, cơn gió lốc lướt qua bên trên khe núi, ít nhất thì cũng có thể dựng trại một cách ổn 
định, đây chính là nơi đóng quân lâm thời số hai của họ. 


Lêu của họ là lều con tằm chuyên dụng ở các vùng địa cực, thoạt nhìn trông như nửa con tằm 
nằm ngang trên mặt đất. Loại lều này bên trong có mười sau đỉnh chốt, bên ngoài lại có thêm 
bốn dâu cáp gia cố, khiến nó có thể cố định hết sức chắc chắn, bất kể là gió thổi theo hướng 
nào cũng ngăn được. Quan trọng hơn nữa là, nó sử dụng nguyên liệu mảng mỏng được cường 
hóa gồm hai lớp dạng tổ ong được bơm đầy không khí, cộng thêm ngoại hình vỏ tằm, khiến lều 
có thể chống đỡ được đã lăn và tuyết lở bình thường. Ở môi trường địa cực, gió mạnh có thể 


Trang 1.041/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thổi cho những tảng đá to bằng cái thớt lăn lông lốc khắp nơi, lều bạt bình thường đụng phải là 
thủng lỗ ngau, chỉ có loại lều con tằm này mới chống đỡ được. Ở Nam Cực, trạm khảo sát khoa 
học của Trung Quốc cũng có hình dạng kiểu con tằm như thế này, có điều để tăng thêm diện 
tích sử dụng, trạm khảo sát đã được xây dựng trong giống một cái thùng sắt chôn một nửa dưới 
lòng đất hơn. 


Lêu bạt tương đối thấp, phải khom người, cong lưng mới chui vào được, giống như là chui vào 
cái túi ngủ cỡ lớn vậy, thông thường một lều nằm được bốn người, nhưng muốn nổi lửa nấu cơm 
hay làm các việc gì khác thì phải ra ngoài. Họ bắc nồi cao áp ở sát vách khe núi, nơi này rất cao 
so với mực nước biển, áp suất không khí thấp, không dùng nồi cao áp thì không thể nấu chín 
được thức ăn, đến đun nước cũng không thể sôi. Ăn qua loa bữa trưa, các thành viên trong đội 
lại bắt đầu bận rộn, họ phải quan sát đo đạc hướng gió, tốc độ gió, tình hình tụ tan của tầng 
mây, quan trắc địa hình, xác định tuyến đường của ngày hôm sau, kiểm tra nước tuyết tan, quan 
sát hoàn cảnh xung quanh và thảm thực vật mọc trên đất. Vì đội của bọn họ nhận được nhiều sự 
giúp đỡ từ nhiều phía khác nhau, nên trong khi Lữ Cánh Nam liên hệ với bên ngoài, những nơi 
này cũng nhờ họ giúp quan trắc sự thay đổi khí hậu và hoàn cảnh tại thực địa. Giờ đã cắm trại ở 
lưng chừng núi, họ vốn cũng chuẩn bị đo đạc quan trắc điều kiện thời tiết và địa lú để chuẩn bị 
đầu đủ cho hành trình lên đỉnh ngàu hôm sau, vậy nên cũng tiện thể nhận lời luôn. 


"Hướng gió, Đông Nam chếch về phía Tây, gió lên dốc." 
"Tốc độ gió, 15 mét/giây, đang dần tăng tốc." 
"Nhiệt độ, âm 2 độ C, quá trưa nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ thấp.” 


"Khí áp, 56, 466 kPa(1 kilopascal = 0, 0lat; vậu khí áp ở đó chỉ bằng nửa điều kiện tiêu 
chuẩn). " 


"Thảm thực vật bề mặt, hiện nay có thể thấy tuyết liên hoa, tam chỉ phượng mao cúc, còn có... 
một số thực vật họ dương xỉ vô danh." 


"Hiện nay, chúng tôi đang ở dưới lằn tuyết, vị trí nàu thuộc tầng đất đông cứng, đã lấy xong mẫu 
đất, tiếp sau đây sẽ đo đạc khả năng thoát khí, hoạt tính xúc tác, lượng vi sinh vật, sinh vật, 
lượng khoáng cacbon hữu cơ, lượng đạm, độ axit kiểm... Bên trên lằn tuyết, nhìn bằng mắt 
thường thì ước chừng khoảng ba cây số là vào tầng phủ tuyết, năm cây số là vào phạm vi bao 
phủ của mù tuyết. Trước mắt vẫn chưa rõ tình hình trên đỉnh núi ra sao, mù tuyết đang không 
ngừng lấn xuống dưới, đến chiều ước chừng có thể lấn xuống thêm năm trăm mét nữa." 


"Chất nước là thế nào..." 


Dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia, các số liệu đều được báo về. Tình hình xung quanh thì được 
giáo sư Phương Tân và Nhạc Dương dùng thiết bị thu hình chụp lại, tạm thời không thể sử dụng 
mạng không dây truyền dẫn, sau khi xuống núi mới gửi đi được. 


Bận rộn cả ngày, đến khi mặt trời gần lặn xuống dải núi đằng Tâu mọi người mới hoàn thành 
các công việc điều tra cơ bản. Lúc này tốc độ gió đã tăng lên tới 22 mét/giâu, nhiệt độ giảm 
xuống còn âm 15 độ, mà đây mới chỉ là vùng phụ cận bên dưới lằn tuyết, các thành viên trong 
đội ít nhiều cũng đều có chuẩn bị tâm lú sẵn sàng cho hành trình lên đỉnh ngày hôm sau. 


Gió trong khe núi tương đối nhẹ nhang, lại có bếp lửa ấm áp, ăn xong cơm tối, cả đội ngồi vâu 


Trang 1.042/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quanh bếp lửa. Lữ Cánh Nam tuyên bố với mọi người: "Theo thông tin từ các đồng chí bên Cục 
Khí tượng, ngày mai thời tiết tiếp tục quang đãng, không có đám mây nào có ảnh hưởng đến 
hành động lần này của chúng ta hình thành ở khu vực xung quanh đây, tốc độ gió và hướng gió 
đều tương đương hôm nay. Mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt một đêm, thành công hay không 
đều nằm cả ở lần này đó. Có điều, trước mắt chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ được tình hình bên 
trong khu vực bị mù tuyết bao phủ, đây cũng là mối nguy lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt." 


Thấy không khí hơi nặng nề ngột ngạt, đội trưởng Hồ Dương là người có kinh nghiệm dẫn đội 
phong phú, liền hô hào mọi người: "Hiếm có lúc mọi người tụ tập thế này, để tôi chúc tất cả 
ngày mai thành công lên đến đỉnh núi trước nhé. Nào, mọi người cùng hát một bài đi, tất cả 
chúc mừng một phen, tôi bắt nhịp cho, chắc chắn bài này ai cũng biết..." 


Không khí trong trại lập tức sôi nổi hẳn lên. Đa số những người có mặt hôm nay đều từng chung 
hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, hết lần này đến lần khác dắt nhau bò ra khỏi vòng tay thần Chết, 
mỗi người đều hiểu rõ và giữ vững một niềm tin rằng, bất kể phía trước có bao nhiêu hiểm nguy 
khó nhọc, bất kể sẽ gặp phải ngăn trở thế nào, bọn họ cũng sẽ hết lần này đến lần khác cùng 
nhau bò ra khỏi vòng tay Tử thần. 


Đội trưởng Hồ Dương mở đầu, Đường Mẫn cũng rất có năng khiếu văn nghệ, hát múa đều rất 
hay, giọng hát của Trác Mộc Cường Ba không ngờ cũng rất có sức thu hút, cả Trương Lập và 
Nhạc Dương đều vỗ tau khen hay rối rít. Kể cả người xưa nay chưa từng có dính dấp gì đến văn 
nghệ như Lạt ma Á La cũng bị huy động đứng lên, hát một bài kinh tiếng Phạn, chỉ có mình Ba 
Tang là chỉ cười khẩu lạnh lùng, một mình đứng ở cửa khe núi ngước nhìn ngọn núi tuyết. 


Đội trưởng Hồ Dương kể cho mọi người nghe những trải nghiệm của mình khi đi khảo sát khoa 
học, giọng kể truyền cảm, thần thái trên mặt cũng hết sức sinh động, đến chỗ hấp dẫn mọi 
người đều nín thở chăm chú lắng nhe, chỗ nào tức cười lại khiến tất cả phá lên cười ha hả. Nhạc 
Dương đã được nghe những chuyện này trước, khi tinh ú phát hiện ra Ba Tang đang đứng một 
mình ở cửa khe núi, bèn len lén rời khỏi đống lửa, đến bên cạnh anh ta hỏi: "Sao thế? Anh Ba 
Tang! Không qua nói chuyện với mọi người à? ” 


Ba Tang cười lạnh lùng: "Tôi thích ở đâu một mình, cậu không cần phải để ú làm gì." 
Nhạc Dương nói: "Có phải thấy núi tuyết, anh lại nhớ ra điều gì không? ” 


Ba Tang lắc đầu: "Không. Năm đó khi bọn tôi vượt qua dải gió Tây này, toàn bộ đều đi phía trên 
lằn tuyết cả, gió tuyết mờ mịt, không thể nhận biết phương hướng, ngoài núi tuyết ra thì căn 
bản chẳng thấy gì hết. " 


TÔ) P Nhạc Dương biết Ba Tang thích quạnh quế một mình, đang chuẩn bị trở lại chỗ mọi người 
bên đống lửa, chợt lại nghe Ba Tang nói: "Sương mù..." 


Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn, mù tuyết mờ mịt bao bọc quanh đỉnh núi chính trông như một cây 
nấm khổng lồ, hai đỉnh phụ hai bên cũng ít nhiều bị hơi mờ che khuất, liên lắm bẩm hỏi: "Sương 
mù làm sao chứ? ” 


Ba Tang khẳng định: "Sương mù đang rút đi." 


"Hả, không phải chứ, " Nhạc Dương kinh ngạc nói, "đến tối gió thốc càng mạnh hơn mà, sương 
mù phải lớn hơn mới đúng chứ? ” 


Trang 1.043/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang lắc đầu: "Tôi ở đây quan sát nửa tiếng đồng hồ rồi, đúng là sương mù đang lui. Tôi 
nghĩ, đến nửa đêm nay khẳng định là sẽ có thu hoạch bất ngờ." 


Nhạc Dương vội đem tình hình này báo lại với Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam và giáo sư Phương 
Tân, đội trưởng Hồ Dương thương lượng một hồi, cảm thấu cũng có khả năng này, bèn lập tức 
sắp xếp cho hai anh chàng trẻ tuổi Nhạc Dương, Trương Lập nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến hành 
quan sát lúc nửa đêm, cả Lạt ma Á La cũng vào lều nhập định. 


Đến nửa đêm, Lạt ma Á La đánh thức hai người dâu, rồi cùng ra khỏi lều quan sát. Vâng nguyệt 
sáng treo lơ lửng giữa tảng không, gió núi lạnh buốt, ngọn núi tuyết vốn bị sương mù mờ mịt bao 
phủ kia không ngờ đã vén tấm sa mỏng che mặt lên, để lộ ra bản lai diện mục. Ba người hít 
ngược vào một hơi khí lạnh, dung mạo thật sự của ngọn núi tuyết kia thật dữ tợn chẳng khác nào 
ác quở, quả không thẹn với danh xưng nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc, hai đỉnh phụ và đỉnh chính hợp 
thành một chiếc chĩa ba, tổng cộng có ba tuyến đường dốc có thể lên đỉnh chính, độ dốc của 
mỗi tuyến đường đều vào khoảng gần hoặc hơn 75 độ, khiến cả ngọn núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc 
này trông như một chiếc chuông cổ. Ở lưng chừng núi, một lưỡi băng khổng lồ liếm ngang qua, 
ăn lẹm cả vào ba tuyến đường dố, đồng thời do chịu ảnh hưởng của gió thốc quanh năm, nên bị 
cắt vụn tơi bời, các khe băng hệt như những vết đao chém tung hoành ngang dọc, đen ngòn sâu 
không thấy đáy, muốn lên được đỉnh núi thì buộc phải băng qua khu vực khe băng chằng chịt ấu. 
Gió thốc thổi khiến tuyết đọng nơi lưng chừng núi cuồn cuộn tung bay mù trời, nhưng gió cũng 
khiến tuyết trên đỉnh núi chất lên tựa như mái hiên, nơi tuyết dàu nhất thì giống như một tán 
nấm cao vượt hẳn lên, làm thành cái núm chuông trông giống đầu người. Dưới ánh trăng ảm 
đạm, cả ngọn núi tuyết hệt như một bóng u linh khoác áo choàng, từng đống tuyết đọng chính 
là cái miệng khổng lỗ đang ngoác ra của nó, và cái miệng này có thể ngậm lại bất cứ lúc nào. 
Giữa khu vực khe băng chằng chịt và đống tuyết dạng như cây nấm trên đỉnh núi, lộ ra một 
khoảng vách đá trần, vừa nhìn đã biết toàn đá lởm chổm chất chồng, bề mặt trông như ruộng 
ngày khô hạn, chốc chốc lại có tảng đá lớn bị gió thổi tốc lên, nhìn từ xa không biết là đã bị 
văng đi nơi nào. 


Ba người lần lượt nhìn vào ốm nhòm, không ai nói năng gì, sau cùng, chỉ có Nhạc Dương thốt 
lên: "Ngọn núi này mà cũng leo lên được sao? ” 


Lạt ma Á La lắc đâu. Chưa nói chuyện khác, chỉ riêng những khe băng nứt toác kia thôi, nếu 
không dùng công cụ thì căn bản không thể vượt qua được. Còn cả những đống đã chất chồng đó 
nữa, đến đá còn bị thổi lăn qua lăn lại ầm ầm, dải gió Tâu đáng sợ ấy làm sao mà vượt qua được 
đây? Dù cho có vượt qua được chăng nữa, thì vẫn còn cái đống tuyết như mũ nấm trên cao kia, 
đừng nói là lớn tiếng nói chuyện, sợ rằng bước chân hơi mạnh một chút cũng đủ khiến nó ập 
xuống rồi, khi ấy thì là tuyết sập chứ không phải tuyết lở đâu! 


Trương Lập điều chỉnh ống kính máy ảnh, cắn môi nói: "Cả ba con đường đều phải đi xuyên 
qua vùng khe băng và dải gió Tây, còn đống tuyết trên đỉnh núi kia thì ở dốc phía Nam và phía 
Bắc đỡ hơn một chút, chỉ hơn một chút thôi. Đáng sợ thật, quả là đáng sợ, chẳng trách xưa nau 
chưa có ai lên đỉnh ngọn núi này từ phía biên giới Trung Quốc cả." 


Nhạc Dương nói: "Còn một điểm rất quái dị, tại sao đến khuya mù tuyết lại tan đi như vậy nhỉ? 
Vì nhiệt độ quá lạnh à? ” 


Trương Lập lắc đầu: "Không biết, để mai hỏi anh Ba Tang xem." 


Trang 1.044/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La nói: "Ghi lại hết cả chưa? Chúng ta cũng về nghỉ thôi, ngàu mai để họ xem lại 
những hình ảnh này, mọi người cùng nghĩ cách. Chẳng... ôi..." 


Sáng sớm hôm sau, lúc mọi người bước chân ra khỏi lều thì mây mù sương tuyết trên đỉnh núi 
chưa tụ lại hết, vẫn còn lờ mờ nhìn thấu những khe rãnh chằng chịt trên băng. Nhìn đống ảnh 
và phim Trương Lập chụp, không ai nói được câu nào. Đến cả người có kinh nghiệm ở vùng địa 
cực phong phú như đội trưởng Hồ Dương cũng cảm thấy chuyện này hết sức hóc búa, đối mặt 
với những khe băng rộng toác như vô số cái miệng khổng lỏ đang há hốc ấy, anh căn bản không 
thể định ra tuyến đường nào được. Nhạc Dương quay sang hỏi Ba Tang: "Anh Ba Tang, sao anh 
biết đến đêm mù tuyết sẽ tan đi thế? " 


Ba Tang nói: "Không biết, tôi chỉ đưa ra kết luận dựa vào quan sát thời gian dài thôi, rốt cuộc là 
tại sao thì tôi cũng không rõ. Đội trưởng Hồ Dương và mấy người nữa chẳng phải đã nói là có 
khả năng này hay sao, có khi họ biết nguyên nhân đấy." 


Nhạc Dương nghỉ hoặc nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Anh này liền gật đầu: "Chúng tôi 
cho rằng, mù tuyết kia không đơn thuần chỉ có tuyết, mà còn có cả sương mù thực sự nữa." 


Nhạc Dương ngạc nhiên thết lên: "Không thể nào chứ, trên đỉnh núi tuyết làm gì có mưa, nước 
đọng đều đông cứng thành băng cả, lấy đâu ra hơi sương thực sự chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Chúng tôi nghĩ như thế này, nếu là nơi từng có một đám người cư 
trú, chắc chắn phải có nguồn nước, tuyết đọng trên núi tuyết này tan ra có thể giải quyết được 
vấn đề nguồn nước; sau đó là có một khe núi tương đối bằng phẳng, nhiệt độ trong khe núi cao 
hơn trên bể mặt núi tuyết rất nhiều, ban ngày ánh mặt trời chiếu vào làm hơi nước bốc lên, lên 
đến bề mặt núi tuyết thì lại gặp phải không khí lạnh, vậy là hình thành hơi mù dày đặc, đến tối 
nhiệt độ giảm xuống, không còn hơi nước bốc lên nữa, sương mù kia tự nhiên cũng tan đi thôi. 
Gió lốc của dải gió Tây dồn tuyết thành hình nấm như thế kia, thế nên mù tuyết thực ra không 
nổi rõ cho lắm. Giáo quan Lữ Cánh Nam cũng nghĩ giống như tôi vậy." 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Giờ tình hinh phía trước đã rõ ràng rồi, ở đâu thảo luận cũng không ra 
kết quả gì đâu, chúng ta đến đó rồi sẽ phân tích cụ thể dựa trên tình huống cụ thể luôn. Để 
tránh gió thốc thổi chính diện, chúng ta sẽ leo lên từ sườn núi phía Nam, nếu quả thực không 
thể lên được, thì sẽ từ trong sơn cốc bám mặt băng leo lên vậy." 


Buổi sáng sớm, vì áp suất không khí chịu ảnh hưởng từ vòng quay của trái đất, sức gió quả nhiên 
yếu hơn trong ngày rất nhiều, nhưng nói chung vẫn rất mạnh. Các thành viên trong đội mượn 
gió trợ sức, tốc độ trèo dốc còn nhanh hơn bình thường đi đường núi, chẳng mấy đã vượt qua 
lằn ranh tuyết. Trên đường đi vượt qua mặt Nam của ngọn núi, họ phát hiện thêm một khe nữa. 
Cái khe này so với khe núi nơi họ trú đêm qua thì lớn hơn rất nhiều, bên ngoài dường như đã 
hình thành một vòng lặp hết sức quái dị của gió, mỗi lần chỉ có một chút gió nhẹ thổi vào bên 
trong. Nhưng điều khiến các thành viên trong nhóm dừng lại chụp ảnh, là hai cái giò Mã Ni rất 
lớn trong khe núi ấy, cờ phướn đón gió tung bay phần phật. Gò Mã Ni do vô số tảng đá trắng 
chất lên có thể nói là kiến trúc nhân tạo duy nhất trên ngọn núi nàu, những tảng đá cầu nguyện 
ở tàng dưới cùng đã bị phong hóa quá nửa, phải mất bao nhiêu thời gian mới khiến tảng đá bị 
cơn gió yếu như thế phong hóa kia chứ. Còn những tảng đá cầu nguyện phía trên cùng vẫn còn 
ánh lên sắc sơn đỏ mới, chứng tỏ ở đây vẫn có người đến quù bái. 


Trang 1.045/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, trên những tảng đá cầu nguyện ấy không khắc Lục tự 
đại minh chú như thường thấy, mà là các kú hiệu cổ xưa của người Tạng, chắc rằng đến cả 
người khắc ra chúng cũng chẳng còn biết những kú hiệu này mang ý nghĩa gì nửa rồi, nhưng họ 
vẫn cứ khắc hết sức chuẩn xác. Vậy là, trong mắt đội leo núi đặc biệt này liền xuất hiện vô số 
tảng đá trắng chất thành hai gò Mã Ni to tướng, bên trên mỗi tảng đá đều khắc thành những kú 
hiệu chuyển tải thông điệp: "Kẻ nào bước qua cửa này, phải từ bỏ tất thảy hụ vọng." 


Chú Thích 


1.Thực tế ở nước ta đã chứng tỏ không thể hoàn toàn tin vào Cục Khí tượng được. 


Trang 1.046/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1+7 - he Đăng Nứt 


Người am hiểu văn hóa Tâu phương là Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra "Cánh cửa Địa ngục" 
mà Đường Thọ kêu gào ấy rốt cuộc là chỉ nơi nào. Gã không hiểu đây là tình cờ xảo hợp hay là 
kỳ tích, chỉ biết là lúc này, khi đứng ở chốn đây, gã đã cảm nhận được nó một cách sâu sắc. 
Ngắng đầu nhìn lên, phía sau Cánh cửa Địa ngục, khe băng nứt tựa như lối vào chốn u minh, vô 
số con ma thú há miệng rộng ngoác, đợi chờ những linh hồn bị cắn xé rơi xuống, gió núi phát ra 
những tiếng rít gào nghe như loài ma quủ đang gầm thét, khiến người ta không khỏi run rấy hãi 
hùng; xoay người nhìn lại, chỉ thấy núi non nhấp nhô trùng điệp, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ 
như thục nữ dưới ánh trăng dịu dàng, cảnh vật óng ánh lên một sắc lục pha lẫn ánh bạc như bảo 
ngọc, khắp trời tinh tú hòa cùng vầng nguyệt nhảy múa hoan ca. Gã lập tức trào lên một cảm 
giác, nơi này thật là yên tĩnh xiết bao, chỉ có ngọn gió đến tự chốn thiên đường đang ve vuốt 
bên cạnh mình, dịu dàng đến chừng như khiến người ta chỉ muốn ngả mình vào lòng mẹ. Đứng 
trước Cánh cửa Địa ngục, hướng về hai đầu sinh tử, Trác Mộc Cường Ba chỉnh lại trang phục, 
ánh mắt kiên định như sắt thép hướng về phía Địa ngục thẳm sâu, thầm nhủ: "Cánh cửa Địa 
ngục, ta đến đây! ” 


Lạt ma Á La chỉ vào hoa văn bên dưới những văn tự trên đá Mã Ni: "Đây là hoa văn đặc trưng 
của gia tộc La Long Ni Khắc." 


Trương Lập hoan hỉ thốt lên: "Cũng có nghĩa là, đây chính là con đường chỉ có chú Cương Nhật 
Phổ Bạc mới biết, chúng ta không hề đi lầm đâu! " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chỉ có những tảng đá ở mười mấy tầng trên cùng mới có hoa văn, 
những tảng đá bên dưới bất luận là văn tự hay điêu khắc đều có chút khác biệt, cũng có nghĩa là, 
gia tộc La Long Ni Khắc đã phát hiện ra nơi này vào khoảng hơn một trăm năm về trước." Ông 
đưa mắt nhìn khu vực đầy khe băng rãnh băng phía sau "cánh cửa" lắm bẩm nói: "Nhưng mà, 
con đường lên núi này, phải làm sao mới vượt qua được khu vực băng vỡ đây? ” 


Mau lại đây mà xem, mọi người xem đây là cái gì! " Nhạc Dương cũng có phát hiện bất ngờ. đội 
trưởng Hồ Dương vội chạy đến chỗ anh chàng, bất giác đưa tay lên vân vê hàm râu, thốt ra một 
tiếng: "Ô". Giáo sư Phương Tân cũng ổi tới, lập tức ngồi xổm xuống, lấu làm kỳ quái nói: "Sao 
lại thế được nhỉ? " 


Chỉ thấy chỗ Nhạc Dương đang ngồi chồm hỗm, cũng là chính giữa Cánh cửa Địa ngục kia, trên 
tầng đã cứng có vô số vết đục tương đối nông, bị những tảng đá chất lộn xộn che khuất, nhưng 
quan sát kỹ một chút sẽ không khó nhận ra những bậc thang người xưa khoét ra để lên núi. Đây 
chính là một con đường, một con đường hiện lên rõ mồn một trước mắt mọi người. 


Nhạc Dương nói: "Lẽ nào, chúng ta đã phát hiện ra con đường cổ nối liên Đại Đường với Thổ 
Phồn? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Không phải đâu, người xưa càng không có khả năng leo lên ngọn 
núi tuyết nguy hiểm thế này. Đường - Phiên cổ đạo nhất định là đi xuyên qua các sơn cốc nơi 
những dãy núi giao nhau, không thể nào vượt qua đỉnh núi mà đi thế này được. Nhưng mà, nếu 
đã đục thành bậc thang đá, vậu chứng tỏ rằng từng có rất nhiều người đi qua đây, thế nên mới 


Trang 1.047/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cần phải làm thành đường, con đường này thông thẳng đến khe băng nứt đó, ai lại đi đường này 
chứ nhỉ? " 


Đội trưởng Hồ Dương cũng lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. 


Không có quá nhiều thời gian để thảo luận, họ chỉ dừng lại một lúc trước Cánh cửa Địa ngục rồi 
lại vội vã đi lên phía Bắc. Sau khi qua Cánh cửa Địa ngục, gió đã lớn hơn rõ rệt, không còn là 
người leo núi nữa, mà là gió đẩy người tiến lên phía trước, đầu cả đoàn người tiến thẳng vào sâu 
trong địa ngục âm u. 


Vượt qua khu vực bị lưỡi băng liếm quẹt xuống, mọi người đã lên đến bên dưới sống núi, độ dốc 
bỗng đột ngột tăng, vách đã sừng sững trước mặt cả đoàn như một gã khổng lồ, lên độc dốc 75 
độ ấu thật chẳng khác biệt gì so với leo bám một bề mặt thẳng đứng cả. Vách cao dựng đứng 
chắn phía trước họ lúc nàu rất giống với "nấc thang thứ hai” 1 trên đỉnh Chomolungma, nhưng 
độ cao thì phải gấp mấy chục lần "nấc thang thứ hai" đó. Trương Lập huýt sáo một tiếng: "Ôi 
chà chà... được rồi, giờ mới chính thức bắt đầu leo núi đây." 


Đường Mẫn thấp giọng hỏi: "Đội trưởng Hồ, tại sao lại chọn con đường này thế? " 


Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười: "Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi, có phải muốn nói, độ dốc của 
vách núi phía bên kia thấp hơn, xem ra thì dễ leo hơn, đúng không? ” 


Đường Mẫn gật đầu. 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói: "Sơn cốc phía bên kia có rất nhiều băng tuyết đọng, độ lún 
sâu có thể hơn cả chiều cao người, mà bên dưới còn có những khe nứt rất lớn không nhìn thấy 
được, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tượng lở băng lở tuyết. Đội trưởng Hồ này chơi với 
băng tuyết nhiều năm rồi, không chọn sai đường cho cô đâu. Phải biết một điều là, muốn Ì ên 
núi tuuết thì chỉ được đi trên sườn núi, tuyệt không thể đi vào sơn cốc đâu đấy. " 


Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một chiếc dùi đục đá và một nắm móc, nói với mọi người: "Nào, 
chúng ta lên đó thôi! ” 


Leo vách núi là một môn thể thao ngoài trời hiện đại, hiện nay càng ngày càng có nhiều người 
quen với môn này hơn, nhưng đeo trên lưng ba bốn chục kg mà leo vách núi trong môi trường 
không khí loãng ở độ cao sáu nghìn năm trăm mét so với mực nước biển thì không phải chuyện 
những người ưa thích môn leo vách đá bình thường có thể làm được. Các thành viên chuẩn bị 
xong công cụ, liển vươn mười ngón tay ra tìm kiếm điểm leo bám trên vách đá trần, chôn dùi 
đục xuống, buộc dây thừng chính, móc khóa, rồi thắt chặt dây an toàn, mở ra một con đường 
trên vách đá dựng đứng ở độ cao sáu nghìn năm trăm mét trên mực nước biển. 


Môi trường không khí loãng và nhiệt độ cực thấp là một khảo nghiệm lớn nhất đối với các thành 
viên trong đội, trong quá trình huấn luyện đặc biệt, họ đã biết làm cách nào để khiến hô hấp của 
mình trong hoàn cảnh này đạt được hiệu quả tương đồng như ở khu vực có độ cao tuyệt đối thấp 
hơn, và làm cách nào để lợi dụng cử động cực nhanh của các đốt ngón tay nhằm thúc đấu tuần 
hoàn máu, kháng cự lại cái lạnh. Leo vách đã kiểu như thế này đối với bọn Trác Mộc Cường Ba 
không phải là vấn đề khó khăn gì, mà mọi người cũng đều biết, khảo nghiệm khó khăn hơn gấp 
bội vẫn còn đang ở phía trước, ở khu vực khe băng rãnh băng và phía sau đó nữa... Tử vong Tâu 
phong đới! 


Trang 1.048/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Leo lên chừng hai trăm mét, độ dốc giảm dần, nhưng vẫn phải nhờ các thiết bị bảo hộ thì mới 
thuận lợi tiến lên được, mọi người leo liền một hơi, thẳng đến phía trước khe băng nứt mà 
không gặp phải hiểm nguy gì quá lớn. Lúc này, cả một dòng sông băng chằng chịt vết nứt trải 
ngang trước mắt, trông như những con mãnh thú tham lam, bao nhiêu linh hồn cũng không thể 
nhét đầu nổi những cái dạ dàu không đáy của lũ chúng. 


Khe băng nứt này là cả một dòng sông băng bị gió xâm thực mà thành, trông như làn da bị giá 
lạnh làm cho nứt nẻ, trước tiên là ba cái rãnh theo chiều dọc, sau đó là vì chịu lực không đều mà 
lại phân tầng đứt gãy theo chiều ngang, những chỗ nứt gãy đều tạo thành đường ngoằn ngoèo 
như gân lá, đâu đâu cũng là khe hở toang hoác. Những chỗ nứt toác ấy chịu ảnh hưởng của gió 
núi, mỗi ngày lại mỗi rộng thêm, có nhiều chỗ đã không thể coi là khe nứt được nữa. Dưới tác 
động của nhiều loại lực khác nhau, nơi đây đã hình thành nên vô số trụ băng sừng sững chọc 
trời, chính là một trong những cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấu trên núi tuyết: rừng tháp băng! 


Đứng ở mép dưới sông băng, nhìn dòng sông băng khổng lồ bị gió cắt chằng chịt đầu những vết 
sẹo này, cảnh tượng hiện lên trước mắt họ lúc ấy là như thế nào chứ. Hệt như một tảng đậu phụ 
lớn, bốn phía đều hoàn chỉnh, nhưng phần giữa lại bị ai đó dùng máy đánh trứng khuấy loạn lên, 
ba vệt nứt chính rộng đến cả trăm mét, bên dưới sụt xuống thành rừng tháp băng, dọc theo 
những vệt nứt chính ấu, những khe nứt nhỏ hơn vươn ra bốn phương tám hướng như đường gân 
lá, nguyên cả một dòng sông băng đều ở trong trạng thái có thể sụp đổ vỡ tan bất cứ lúc nào. 
Tuy rằng những khe nứt ở bên rìa có thể bước chân qua được, nhưng bề mặt sông băng trơn 
như tấm kính, cho dù có lắp thêm vuốt đi trên băng cũng không thể đảm bảo có thể bước đi 
vững vàng, huống hồ càng đi vào khu vực trung tâm, các vết nứt càng lớn, sức người không thể 
nào nhảy qua nổi. Vài khe nứt còn cắt sông băng thành những vách băng hình cán chêm đầu to 
chân bé, bên trên là mặt băng rộng mấy trăm mét vuông, bên dưới lại nhỏ thít vào như lưng 
ong, gió thổi qua cũng khiến người ta có cảm giác nó muốn đổ sập xuống, càng không nói gì 
đến chuyện đứng vững ở chỗ ấu. Còn có những trụ băng đã đổ vật xuống, nhưng lại không chịu 
nằm ngang, mà gác lên những trụ băng khác, thành như cánh cổng hoặc như những quân bài 
domino xếp chồng lên nhau. 


Nhìn bức vách thủy tinh bị dao chém rìu bổ nàu, Lạt ma Á La chợt nhớ đến hồ axit họ từng phải 
nhảy qua ở Đảo Huyền Không tự. Còn Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập và đội trưởng Hồ 
Dương thì cùng lúc nghĩ đến hang động sông băng ở Khả Khả Tây Lụ, hai thứ cực kỳ giống nhau 
mà lại hoàn toàn khác biệt. Hang động sông băng nối liền với những vết nứt lớn trên mặt đất, 
cuối cùng thông thẳng xuống dòng chảy ngảm dưới lòng đất, còn cở đây toàn là băng nứt ra, 
bên dưới là tầng đất đông cứng hơn sắt thép, từ độ cao thế này mà ngã xuống thì chẳng khác gì 
từ nóc nhà cao tảng nhảy xuống cả. Máy đo khoảng cách bằng tia laser hiển thị, khe nứt sâu 
nhất ước chừng khoảng một trăm năm mươi mét, đâu cũng là độ dày củ khu vực băng phủ nàu. 
Thoạt nhìn thì khu vực băng nứt chằng chịt nàu không xa lắm, nhưng thực ra cũng có đến mấu 
cây số lộ trình, khoảng cách như vậy mà phải băng qua bên trên vô số khe nứt tung hoành, thực 
sự là không thể làm nổi. 


Đứng trước những khe rãnh ấy, mỗi người đều thầm suy tư, làm sao vượt qua được bây giờ? 
Những trụ băng kia cứng mà giòn, nếu dùng dây móc bám vào đu qua, không may mà trụ băng 
gãy lìa, bên dưới toàn là những cọc băng nhọn như đầu thương mũi giáo, rơi xuống thì ắt sẽ bị 
đâm cho thủng lễ chỗ khắp người. Mà dù cho trụ băng có đủ chắc chắn để giữ được dâu móc, thì 
vẫn còn những trụ băng sắc bén như dao như rìu ở cạnh đấy, ngộ nhỡ va đập chính diện mà 


Trang 1.049/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không bị xẻ thành đôi mảnh mới là chuyện lạ. Càng tệ hại hơn nữa là, có một số chỗ nứt 
khoảng cách giữa hai bờ rất lớn, vượt quá cả cỡ chiều dài dâu móc. 


“Tôi nghĩ thế này..." 


Đội trưởng Hồ Dương đang rầu rĩ không nghĩ ra được cách băng qua chỗ này, vừa nghe thấy câu 
nói ấy lên tức khắc nộ khí xung thiên, lập tức định mở miệng mắng người, nhưng ngoảnh đầu lại 
nhìn, hóa ra người vừa lên tiếng lại là Trác Mộc Cường Ba, anh đành nhẫn nhịn không phát tác 
nữa. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ vào phía đối diện nói: "Bên dưới này là tầng đất đông, mà khe nứt cuối 
cùng và phía trên kia có hình thành một dốc băng, chỉ cần tìm một khe nứt đủ lớn, có thể trực 
tiếp trượt xuống tầng đất đông là được. Trước tiên chúng ta trượt xuống bên dưới khe nứt, chắc 
là sẽ có đường thông, rồi cứ thế đi xuyên qua khu vực nứt gãy này, vượt luôn qua rừng tháp 
băng, cuối cùng thì bám vào vách băng mà lên phía trên, tôi cho rằng như vậy thì an toàn hơn là 
đi trên bề mặt sông băng nhiều. " 


Giáo sư Phương Tân phản đối: "Không được, ai biết bên dưới khe nứt tình hình như thế nào 
chứ? Nếu bị kẹt ở giữa lên không được, xuống không xong thì phiền phức lắm đó." 


Đội trưởng Hồ Dương cười khổ nói: "Tôi biết ý cậu rồi, Cường Ba à, có phải cậu cảm thấy, 
những động băng tan chảy này gần giống với hang động băng mà lần trước chúng ta đã chui vào 
ở Khả Khả Tây Lý hay không? ” 


Đúng là Trác Mộc Cường Ba có suy nghĩ này, giờ nghe đội trưởng Hồ Dương nói vậy, gã cũng 
đoán xem ra mình đã nghĩ sai ở đâu đó. 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói: "Động băng tan chảy và động băng thoạt nghe chỉ lệch nhau 
có một chữ thôi, nhưng thực ra khác biệt rất lớn. Hang động băng là do băng tan nhiều năm tác 
dụng lên sơn thể, khoét ra hang động bên trong lòng núi; còn động băng tan chảy trên sông 
băng này đâu, chủ thể của nó là sông băng bị ảnh hưởng của luồng khí nóng, tự thân xảy ra hiện 
tượng tan chảy, bên trong toàn là những chỗ nứt toác, đâu đâu cũng thấy vực sâu với vách băng 
dựng ngược, căn bản không tìm đâu ra đường mà đặt chân xuống, con người không thể đi trong 
đó được đâu.” 


Mẫn Mẫn cuống lên hỏi: "Vậu, vậu phải làm sao bây giờ? " 


Đám Nhạc Dương, Trương Lập không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phía Lạt ma Á La. Vị sư 
già trầm tư hồi lâu, đoạn mới nói: "Diện tích sông băng này lớn quá, dù tôi qua được thì cũng 
không có cách nào đưa mọi người cùng qua, hơn nữa..." Ông nhìn một ba lô to tướng đầy những 
thứ tối cần thiết khi leo núi, sắc mặt nặng nề nói: "Chưa chắc gì tôi đã vượt qua được." 


Đúng lúc này, Trác Mộc Cường Ba kêu lên: "Mọi người, có thể im lặng một chút được không..." 
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía gã, chỉ thấu Trác Mộc Cường Ba đang tập trung toàn bộ 
tỉnh thần lắng nghê gì đó, rồi nói với những người còn lại, "Hình như tôi nghe thấy tiếng Cương 
Lạp.” 


Nhạc Dương nghển lên nhìn khắp bốn phía xung quanh, trên núi tuyết rặt một vùng trắng xóa, 
chẳng thấy gì hết. 


Trang 1.050/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong khe núi cách đó một quãng xa, ba bóng người cao lớn cũng đứng bên sông băng, trên 
người khoác một bộ áo phòng hóa chất bịt kín toàn thân màu trắng, hoàn toàn hòa làm một với 
ngọn núi tuyết, dù đến gần cũng không thể phân biệt nổi đây rốt cuộc là người hay mấy tảng đá 
phủ tuyết nữa. Đầu mình tau chân của họ đều hoàn toàn bịt kín, trước ngực có một ống dẫn khí 
nhỏ thò ra nối liền với mặt nạ phòng độc, nhìn qua kính mắt chống đạn có thể trông thấy ba 
cặp mắt trông như mắt diều hâu đại bàng. Người bên phải cất tiếng: "Chuyện gì thế? Bọn chúng 
đang nhìn cái gì vậy? Lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi? " 


Người bên trái lắc đầu: "Không thể nào, chúng ta cách chúng xa như vậy làm sao bị phát hiện 
được chứ. Phải không, ông chủ." Giọng nói ấy trong sự hòa nhã thân thiết mang cả vẻ xu nịnh, 
trong sự cung kính toát lên vẻ nhún nhường, rõ ràng chính là giọng của Max. 


Cái bóng cao hơn hẳn đứng giữa hai tên đồng bọn kia chính là Merkin. Y hạ ống nhòm xuống 
nói: "Ưm, xem ra chúng gặp phiền phức rồi. " 


Sau lưng ba người, không ngờ còn có cả một đám mặc trang phục phòng hóa chất màu trắng 
nữa, ai nấu đều cảm vũ khí các loại, ánh mắt hừng hực sát khí. 


Mọi người cùng vên lặng, âm thanh lập tức rõ hẳn lên. Trong tiếng gió, quả nhiên có lẫn cả 
tiếng chó sủa, âm thanh rất thấp trầm nhưng lại truyền được rất xa. Giáo sư Phương Tân mừng 
rỡ reo lên: "Cương Lạp đến rồi, vậu Cương Nhật Phổ Bạc nhất định cũng ở quanh đây thôi, rốt 
cuộc anh ấu cũng nghĩ thông được rồi." 


Lạt ma Á La lắng nghe âm thanh ấy, trong lòng lại hết sức kinh hãi: "Không thể nào, âm thanh 
gần chúng ta như vậy rồi, không thể có chuyện chúng ta vẫn không thấy gì hết được, rốt cuộc là 
âm thanh vọng ra từ đâu chứ? ” 


Khi âm thanh vang lên lần nữa, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, bởi vì, âm thanh ấy không 
phải từ bên dưới vọng lên, mà ở ngay phía trước mặt họ, trong dòng sông băng! 


Tiếng sủa càng gần hơn, Nhạc Dương giơ đèn chiếu lên soi thử, rồi kinh ngạc kêu toáng lên: 
"Cường Ba thiếu gia, nhìn kia kìal " 


Chỉ thấu dưới đáu sông băng, bên trong đường rãnh sâu hun hút kia, bổ ra một bóng xanh ngọc 
bích lấp lóa, không phải Cương Lạp thì còn ai vào đây được nữa? Con linh ngao cứ chạy qua 
chạy lại bên dưới, tỏ ra hết sức hưng phấn. Trác Mộc Cường Ba không kìm được mà thất thanh 
hỏi: "Cương Lạp, sao mày lại xuống dưới đó thế? " 


Đội trưởng Hồ Dương nhíu mày hỏi: "Lẽ nào, con đường ấy thực sự ở bên dưới kia? " 


Chỉ thoáng sau đó, một người đàn ông đội mũ da cáo, mặc áo chẽn bó sát người, hông đeo 
thanh đao theo sau Cương Lạp bước ra, lại không phải Cương Nhật Phổ Bạc thì còn ail Cương 
Nhật Phổ Bạc hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp bọn Trác Mộc Cường Ba ở đây, nét mặt lộ rõ 
vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi: "Mấy người... sao vẫn chưa lên núi vậy? " 


Lữ Cánh Nam quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương: "Vậy chúng ta cứ xuống đó trước nhé? " 


Trang 1.051/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương không nén được nụ cười, gật đầu đồng ú. Nếu người duy nhất biết đường 
là Cương Nhật Phổ Bạc đã ở dưới đó rồi, vậy thì bên dưới ấy chắc chắn là có đường. Xem ra 
chắc là anh ta tưởng rằng hôm qua bọn họ định lên đỉnh chỉ trong một ngày, đoán chừng hôm 
nay đến thu nhặt thi thể, không ngờ hôm qua họ chỉ leo núi có nửa ngày rồi nghỉ ngơi qua đêm 
bên dưới lằn tuyết, hôm nay gặp mặt nhau ở đây cũng coi như là may mắn ởi vậu. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Xem ra Cường Ba thiếu gia nói đúng rồi đấy, bên dưới có đường, 
phải trượt xuống đó xem sao. Chỉ có điều e rằng sau khi vượt qua được rừng tháp băng, leo vách 
băng sẽ tương đối khó đấy." 


Lữ Cánh Nam chỉ thị: "Trượt nhanh xuống tầng đất đông, trước khi mù tuyết hoàn toàn che phủ 
khu vực khe rãnh này phải leo ngược lên dốc băng! " 


Các thành viên trong đội nhất tế bắt tay hành động, nhanh nhẹn đóng xong đỉnh tán, mũi 
khoan thép, móc dây thừng, chẳng buồn dùng đến các thiết bị an toàn như thừng phụ và thiết bị 
hạ độ cao, cứ thế trực tiếp trượt xuống luôn. 


Max nói: "Sao vậu... không ngờ chúng lại trượt xuống khe băng kial " 


“To gan thật, chúng nó điên rồi chắc? Tao chưa nghe nói có ai dám vượt sông băng theo lối đi 
xuuên qua khe nứt như thế này cả! " Merkin quay sang hỏi người đứng bên phải mình, "Mày 
thấy sao hả Thiết Quân? " 


Gã đàn ông tên là Thiết Quân này thấp hơn Merkin cả một cái đầu, nhưng nhìn phần vai hắn 
không ngờ lại còn rộng hơn cả vai Merkin, cánh tay cũng hết sức cường tráng, cả người hắn lúc 
đứng vên bất động thành ra hình một cái tam giác ngược, cộng thêm cả đôi cánh tay dài đến 
gối, trông chẳng khác gì con tinh tinh cả. Hắn cất tiếng nghe cũng như loài dã thú đang gầm 
ghè: "Tôi cho là trừ phi chúng có mục tiêu xác định, bằng không sẽ không dám xuống khe bắng 
nứt ấu đâu." Tiếng Anh của hắn cũng không được chuẩn cho lắm. Max liếc nhìn một cái đầu 
khinh bỉ. 


Merkin gật đầu: "m, đúng thế, chúng có bản đồ mà." Tới đâu, Merkin thở dài nói: "Thật không 
ngờ đấy, thì ra tấm bản đồ cũng chỉ đường đến nơi này, xem ra hồi ức của Tây Mễ là chính xác 
rồi, giờ chỉ còn xem rốt cuộc tấm bản đồ ấy chỉ tường tận đến mức nào thôi. Mấy trăm cây số 
lưng chừng núi bị bao bọc trong sương tuyết mù mịt, lại chỉ có một lối vào rộng chừng một mét 
là có thể đi xuống dưới, đám giáo đỏ Mật giáo cổ đại ấy sao lại tìm ra được nơi như thế chứ? 
Thật là không thể tin nổi... Nếu kú ức của Tâu Mễ chuẩn xác hơn một chút nữa! Nếu sườn núi 
đó không có từ trường đáng sợ nhường ấy! Nếu không có dải gió Tây chết tiệt ấy! Nếu không có 
đám sương mù dày đặc ấy! Chỉ cần thỏa mãn bất cứ điều kiện nào, tao cũng đã tìm được cái lối 
vào kia rồi! Hùừ..." 


r 


Trượt xuống đáu khe băng, Trác Mộc Cường Ba bước tới bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, ôm lấu 
Cương Lạp ngoảnh đầu lại hỏi: "A quả, sao anh lại ở đây? " 


Nhạc Dương ở cạnh đấy cười hì hì hết sức gian xảo: "Chú à, chắc không phải chú ở đây đợi bọn 
tôi đấu chứ? " 


Trang 1.052/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Nhật Phổ Bạc giận dữ quát: "Nói càn nói xiên! Tôi chỉ là... chỉ là..." 
Đội trưởng Hồ Dương cũng không nghĩ khác lắm. 


Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc đã kiên quyết từ chối dẫn đường cho họ lên núi, nhưng từ lúc biết 
họ vẫn quyết giữ ý lên núi tuyết cho bằng được, trong lòng cứ nghĩ mãi về Trác Mộc Cường Ba, 
giáo sư Phương Tân và cả Lạt ma Á La nữa, suụ đi tính lại cuối cùng anh ta cũng không thể yên 
tâm. Đêm qua lại đột nhiên nằm mộng, vậy nên anh ta mới đến những chỗ mà mình biết trên 
núi xem thử một lượt coi sao. Chẳng ngờ, bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường vòng quanh núi, rồi 
lại còn nghỉ ngơi một đêm ở bên dưới lằn ranh tuyết, đến hôm sau mới bắt đầu leo lên đỉnh. 
Cương Nhật Phổ Bạc dù nửa đêm về sáng mới bắt đầu lên nứi, nhưng anh ta vốn đã thông thuộc 
đường xá, lại thêm cả Cương Lạp dẫn đường, vậy nên đã vượt lên phía trước cả bọn. 


Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nói hai câu ấy, rồi cũng không biết phải giải thích ra sao, đành thở dài 
nói: "Đêm qua tôi mơ thấy Lạp Chân, cô ấy trách móc tôi, vậu nên, mới muốn đến đây xem thế 
nào... 


Trác Mộc Cường Ba biết vị "a quả” này của mình ngoài miệng thì sắc bén như đao, nhưng trong 
tâm thì mềm như đậu phụ, gã ấn mạnh hai tay lên bờ vai Cương Nhật Phổ Bạc, cũng không nói 
gì thêm nữa. 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn hang băng tan sâu hun hút, nói: "Thì ra, anh biết con đường duụ 
nhất có thể lên đỉnh núi, hóa ra bí mật chính là ở trong dòng sông băng khổng lỏ. Chẳng trách 
những đoàn leo núi khác trước nay vẫn không thể nào lên đến đỉnh được, thì ra bọn họ đều 
không thể vượt qua được dòng sông băng bị phủ kín trong sương mù dày đặc nà." 


Giáo sư Phương Tân mừng rỡ nói: "Cương Nhật, đằng nào chúng ta cũng khéo gặp ở đây rồi, 
hay anh dẫn đường cho chúng tôi nhé? " 


Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh mặt đi, ấp úng nói: "Tôi, tôi không dẫn đường được. Muốn ởi thì 
các vị tự tìm đường lấy mà ởi, tôi chỉ theo sau thôi. " 


Giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu: "Anh hà tất phải..." 


Cương Nhật Phổ Bạc kiên quyết đáp: "Tôi không thể phản bội lại lời thê! " 


Chú Thích 


1.Nấc thang thứ hai”: chỉ vách đá dựng đứng cao chừng 5 mét chắn trên con đường truyền thống lên đỉnh 
Chomolungma ở sườn phía Bắc, nằm ở độ cao từ 8.680 mét đến 8700 mét; muốn lên đỉnh núi thì buộc phải vượt 
qua vách đá nàu. 


Trang 1.053/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4® - Thủy Tỉnh Cung 


Đã đến cửa hang rồi mà Cương Nhật Phổ Bạc vẫn còn nói không muốn dẫn đường, khiến mọi 
người đều hơi khó xử. đội trưởng Hồ Dương phát cáu lên: "Sợ cái chó gì! Tự chúng tôi tìm 
đường, chết trong này là cùng chứ gì! " Nói thì nói vậu, nhưng đây cũng chỉ là lời trong lúc tức 
khí lên mà thôi. 


Không còn cách nào khác, họ đành tự mình nghĩ cách. Lữ Cánh Nam sắp xếp: "Tầm nhìn ở đây 
rất thấp, hơn nữa tầng băng bên trên còn có nguy cơ sập xuống, nói chuyện phải nhỏ giọng 
thôi, nhất định phải đi sát vào nhau. Diện tích sông băng này rất lớn, đặc biệt là sau khi sương 
mù lên, nếu lỡ để lạc đường thì rất có thể là sẽ không ra khỏi đâu được đâu. Đã lắp xong thiết bị 
phát tín hiệu cả chưa? ” 


Ba Tang gật đầu, như vậu cho dù họ có lạc đường trong màn sương cũng có thể dựa vào thiết bị 
tiếp nhận tín hiệu mà tìm thấu con đường đi lên nàu. Lữ Cánh Nam ngắng đầu nhìn sắc trời, 
chiếc mâm bạc kia đã không còn trong tắm mắt, chỉ thấu vài điểm tinh tú ảm đạm lu mờ, bèn 
nói: "Mặt trời sắp lên rồi, sương mù cũng đang nhanh chóng hình thành, chúng ta phải tăng tốc 
lên." 


Đứng bên dưới đáu sông băng ngấng đầu ngước nhìn sông băng, cảm giác tựa hồ như một khối 
lập phương khổng lỏ có phần đáy bị khoét rỗng vậu, trên đỉnh đầu hình thành rất nhiều khối 
băng nhọn hoắt như mũi dùi treo ngược, trông như từng mũi giáo nhọn sẵn sàng đâm thẳng 
xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Mà dưới đất cũng còn rất nhiều mũi băng rơi xuống, cắm sâu vào 
tầng đất đông cứng, lại còn có rất nhiều trụ băng cỡ lớn mọc lên sừng sững như những cây măng 
tre khổng lồ, thoạt nhìn cửa hang này hệt như con ác long thời cổ đại đang há ngoác cái miệng 
đầy răng nanh sắc nhọn. đội trưởng Hồ Dương ởi vào trước tiên, mọi người cũng lục tục tiến vào 
miệng con ác long, cần thận tránh những mũi dùi nhọn hoắt trên bể mặt. Trên đầu gió thổi vù 
vù, chốc chốc lại có tiếng "cạch cạch" của những mầu băng nhỏ rơi xuống, cả đoàn người đến 
thở mạnh cũng không dám thở nữa. 


Tầm nhìn bên dưới sông băng rất hạn chế, khá là giống với hang động Trác Mộc Cường Ba và 
đội trưởng Hồ Dương đã vào năm trước, chỉ khác là bức tường băng khổng lỏ bên ngoài dàu hơn 
hẳn mà thôi. Ánh đèn chiếu qua, băng tuuết phản xạ tạo nên một vùng ánh sáng lấp lóa lạ lùng, 
dưới đế những trụ băng vỡ rạn để lộ ra những vệt như vảy cá, phảng phất như trong bóng tối ẩn 
tàng vô số loài yêu ma quở quái. Càng đi sâu vào bên trong lại càng tăm tối, dưới ánh sáng của 
ngọn đèn sương mù, những cây măng hoàn toàn từ băng tuyết nhô cao đến hai mét, ngoài ra 
còn những vuốt thú mỏ ưng khoằm xuống ở khắp nơi nơi, mỗi lần đi qua bên dưới chúng, mọi 
người đều có cảm giác như tính mạng mình đang bị quái thú nắm trong lòng bàn tay vậy. Đi tiếp 
về phía trước, tầng đất đông được tuyết đọng che phủ cũng đã nứt toác ra, bên dưới đen ngòm 
như mực, không hiểu sâu đến mức độ nào, nghiêng tai lắng nghe, liền mờ mờ văng vắng lên 
tiếng cuồn cuộn như sấm rên. Đường Mẫn lo lắng nói: "Bên dưới là gì vậy? " 


Nhạc Dương nhún vai nói: "Ai biết được đâu, có lẽ lại là một tảng khe băng thôi, ai mà rơi xuống 
đấu chắc khó leo lên nổi. " 


Trang 1.054/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Dòng chảy ngầm! " Trương Lập làm ra vẻ rất kinh nghệm giải thích, "Đó là dòng chảy ngầm 
thông thẳng xuống lòng đất, một hiện tượng tự nhiên hết sức kỳ dị, nước lạnh dưới không độ C 
rất nhiều, nhưng không hề đóng băng, ngược lại sau khi rời khỏi dòng chảy thì mới nhanh chóng 
kết thành băng. Để rơi xuống đấy sẽ bị đóng thành băng cứng đờ luôn, tuyệt đối không có cơ 
hội sống sót." Nhìn bộ dạng của anh chàng, cả Trác Mộc Cường Ba và Hồ Dương đều cảm thấy 
hơi tức cười. 


Khe nứt lớn dần lên, khiến cả đoàn người lại có cảm giác như trở lại khe núi lớn dưới lòng đất có 
Đảo Huyền Không tự, chỉ là bây giờ, con đường đá cứng chắc đã biến thành đống tuyết đọng rời 
rạc, đi trên con đường thế này, nguy cơ sụt lở lúc nào cũng lơ lửng treo trên đầu mỗi người. Lúc 
này, kinh nghiệm của đội trưởng Hồ Dương giúp ích rất nhiều, mỗi khi xuất hiện chỗ rẽ, anh 
liễn dựa vào những thay đổi nhỏ nhặt của hướng gió và độ dày của băng tuyết để chỉ dẫn cho 
mọi người con đường chính xác, không đến nỗi đi vào ngõ cụt không thể tiến lên phía trước 
được nữa. 


Có điều đến đoạn về sau, đường rẽ càng lúc càng nhiều, đội trưởng Hồ Dương cũng bắt đầu lực 
bất tòng tâm. Khi ấy, Cương Nhật Phổ Bạc vẫn tuân thủ lời hứa của mình, luôn đi theo sau cả 
đoàn người, nhưng anh ta lại để Cương Lạp đi trước tiên. Có điều, khi Nhạc Dương, Trương Lập 
trêu đùa, Cương Nhật Phổ Bạc lại hết sức nghiêm túc đáp: "Tôi không dẫn đường." Nhìn vẻ mặt 
nghiêm túc của anh, tựa hồ có ấn tình gì khó nói, bọn Nhạc Dương cũng không tiện hỏi han 
thêm. Cả đám đi theo sau Cương Lạp, mỗi lúc một đến gần khu vực trung tâm sông băng. 


Các khe nứt càng lúc càng nhiều, những chỗ có thể đặt chân lại càng lúc càng hẹp, thành viên 
trong đội đành hóp bụng bám sát người vào vách băng như mấy con thằn lằn, hai chân nhích 
từng chút một hết sức cần thận, có điều mọi người đều tin tưởng rằng Cương Lạp sẽ đưa họ 
thoát khỏi chốn hiểm nguy này. 


Mười mấy phút sau đó, cả đoàn người rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan, phía trước 
không còn đường nữa. Con đường nhỏ do tuyết đọng lại trên vách băng tạo thành cũng chỉ rộng 
chừng vài chục phân, giờ đây, ở phía trước mặt họ, tuyết đã sụt xuống chỉ còn một lớp dàu 
chừng vài centimet, căn bản không thể đi được. Nhưng Cương Lạp vẫn tung tăng nhảy nhót, 
thân hình nhanh nhẹn tựa như trên đất bằng. Nhạc Dương nhìn theo bóng Cương Lạp, thốt lên: 
"Cương Lạp lợi hại thật đấu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tất nhiên, Hải lam thú là Tuyết sơn thần thú, nó ở trong khu vực núi 
tuyết nàu có khác nào cá ở trong nước đâu.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Trông thấy chưa, chỗ này chỉ rộng chừng bảy tám mét, chúng ta 
còn qua được. Mỗi người cố gắng lên, đừng để Cương Lạp coi thường đấu! " 


Cương Nhật Phổ Bạc hiếu kỳ nói: "Qua thế nào hả? " 


Lạt ma Á La đi đầu tiên, ba lô vẫn đeo nguyên trên lưng, ông chạy lấy đà chừng hơn chục mét, 
kế đó Cương Nhật Phổ Bạc liền thấy một bóng người đột nhiên chạy vụt lên, vươn móc sắt lắp 
trên tau bấm vào mặt băng, cả người lao đi vun vút trên vách băng dựng đứng. Một bước, hai 
bước, ba bước, mỗi lúc một lên cao, chạu nhanh chừng sáu bảy bước như thế thân thể vị sư già 
mới bắt đầu hạ dân độ cao, lại chạy thêm hơn chục bước nữa, rồi an toàn hạ xuống con đường 
phủ tuyết phía bên kia. Vết nứt rộng chừng bảy tám mét, không ngờ lại vượt qua một cách 
thuận lợi như thế. Kế đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Cương Nhật Phổ Bạc, từng thành 


Trang 1.055/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


viên khác đều lần lượt chạy trên vách băng thẳng đứng, thân hình lướt đi đẹp mắt, nhanh nhẹn 
như loài khỉ vượn vậy. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn mà hoàn toàn ngẩn người ra, cuối cùng mới 
sực phát hiện chỉ còn lại một mình đang đứng lẻ loi phía bên nàu. Có điều anh ta cũng có cách 
riêng của mình, chỉ thấy cổ tay Cương Nhật Phổ Bạc hơi lỏng ra một chút, trong lòng bàn tay đã 
nắm một chiếc móc phi dây, vù vù xoay hai vòng rồi tung lên, chiếc móc liền bám chặt vào một 
đường nứt trên mặt băng, kế đó anh ta cũng đu người men theo vách băng, còn đạp chân chạu 
trên đó mấy bước nữa, chỉ có điều không chạy nhanh như bọn Trác Mộc Cường Ba mà thôi. 


Cương Nhật Phổ Bạc đuổi kịp mọi người, vẫn không thể tin nổi những gì mắt mình vừa nhìn 
thấy, cất tiếng hỏi: "Mọi người, làm thế nào vậy? " 


Nhạc Dương cười đáp: "Đây gọi là chạy đạp tường, làm một kỹ xảo trong môn chạy Parkour, 
một môn thể thao cực hạn rất được ưa chuộng bên nước ngoài, chúng tôi đã luuện cái này mất 
hơn nửa năm đấy. Người bình thường đạp lên tường có thể chạy được khoảng ba đến năm bước, 
chỉ cần nắm vững kỹ xảo thì có thể liên tiếp chạy trên tường chừng bảy tám bước gì đấy, thêm 
vào lực bám của móng vuốt, tự nhiên là có thể chạy mười mấy bước trên vách băng như thế rồi. 
Kỹ thuật của chú cũng không tệ chút nào đâu, giống như dây móc của chúng tôi ấy." Nhạc 
Dương nói xong, nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra ngoài động tác ném dây khác với kỹ thuật sử dụng dâu 
móc của họ, còn đâu các kỹ xảo như đu dây, đạp chân, tung mình, hạ cánh của Cương Nhật 
Phổ Bạc đều giống hệt như những gì họ được huấn luyện, cảm tưởng như là mấy người cùng 
học chung một vị sư phụ vậu. 


Đâu đâu cũng có những đoạn tuyết sụt lõm xuống, ngắn thì năm ba mét, dài thì bảy tám mét, 
thêm nữa địa hình nơi này đầy những thông đạo chằng chịt như sào huyệt của loài thú nào đó từ 
thời viễn cổ, vậu nên đi trong khe băng nứt này cũng hết sức khó khăn. Đây cũng là nguyên 
nhân khiến rất nhiều người thà mạo hiểm cả tính mạng băng qua vùng đất này phía trên khe 
băng chứ cũng không dám xuống sâu bên dưới. 


Đi được một lúc, Lạt ma Á La khản giọng nói: "Đường phía trước không dễ đi rồi." 
Đường Mẫn thò đầu lên trên, khẽ nói: "Chỗ đứt gãy này rộng quá." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Đứt gãy cũng có mấy loại, phía trước đây là dải đứt gãy hoàn toàn." 
Trác Mộc Cường Ba nhổm lên quan sát, phía trước là hai động huyệt giao nhau, vách băng dựng 
đứng không có chỗ nào để đặt chân, phải vòng qua chỗ giao nhau rồi đi thêm mấy chục mét 
nữa mới thấu chỗ đặt chân mới. Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười nói: "Lần này thì qua thế nào 
đây? " 


Trương Lập cười cười đầu tự tin: "Chú à, chú xem đây này! ” 


Lần này, Lạt ma Á La đã dùng đến dâu móc, bắn thẳng lên tảng băng lơ lửng trên đỉnh đâu, đu 
sang phía bờ đối diện như khỉ đu dây vậu, vì tuyết bám trên tầng băng rất mỏng, dâu móc đâm 
sâu vào mấy mét mà cũng không thể bám chắc, thêm vào ba lô nặng quá tải trọng đeo trên 
lưng, nên lạt ma chỉ đu được nửa đường là dâu móc đã tuột ra, nhưng ông không hề hoảng loạn, 
kịp thời dùng đến sợi dây móc thứ hai, thân hình đung đưa nhẹ nhàng vượt qua khu vực hoàn 
toàn đứt gãu ấu. Các thành viên trong đội liền bám vào dây thừng an toàn do Lạt ma Á La mang 
qua, đục các điểm bảo vệ trên vách băng, từng bước từng bước bám thừng leo qua. Cương Nhật 
Phổ Bạc nhìn bóng Lạt ma Á La phía bên kia, lầm bầm nói: "Quả nhiên Mật tu giả cũng biết trò 
khahata này.” 


Trang 1.056/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngoài ra, xà tuyết và ụ băng cũng hết sức nguy hiểm, một số nơi còn phải vượt qua những khe 
nứt ở tầng đất đông cứng, gác bên trên khe nứt là xà tuyết, thoạt nhìn trông như sợi bông vậu. 
Thậm chí có chỗ hoàn toàn là những mảng tuyết đan xen lên nhau gác thành một cây cầu tuyết, 
chỉ nhìn thôi đã thấy đung đưa muốn sập xuống rồi chứ đừng nói là đặt chân lên đó mà bước 
qua. Chỉ có Cương Lạp mới dám nhảy qua chạy lại trên ấy, thật cũng không biết sao mà lá gan 
nó to như thế nữa, tưởng như hoàn toàn không hề sợ hãi vực sâu vạn dặm bên dưới vậu. 


Còn có những nơi, băng tuyết và vách đá tách rời nhau, nhưng lại không hoàn toàn chia cắt, 
biến thành những "chạc cây" chĩa ra khỏi vách đá, một số chỗ "chạc cây" ấy bị cắt la, cuối cùng 
hình thành nên những ụ băng lửng lơ giữa không trung. Các ụ băng cách nhau khoảng một hai 
mét, bọn Trác Mộc Cường Ba phải nhảy qua những ụ băng bên trên vực sâu không thấy đáu 
như hồi nhỏ chơi trò nhảy ô vuông vậy. Vì chịu lực không đều, nên rất dễ xảy ra trường hợp ụ 
băng đột nhiên nghiêng đổ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi không đủ để xoay người ấu, các thành 
viên trong đội đều phải vận dụng hết thân thủ hơn người cùng tốc độ phản ứng cực nhanh của 
mình mới có thể vượt qua một cách bình yên được. Trong chớp mắt khi ụ băng sụp xuống, dâu 
móc có thể bắn vào vách đá, bắn lên băng treo trên đỉnh, bắn vào một ụ băng khác, ngoài ra 
cũng có thể sử dụng áo cánh dơi lướt xuống ụ băng ở thấp hơn, hoặc dùng áo cánh dơi chao 
liệng một quãng... sau đó bắn dâu móc vào điểm cố định chắc chắn, các đội viên đều giở hết 
tuyệt kỹ, thể hiện thành quả huấn luyện một cách tuyệt vời. Đối với Cương Nhật Phổ Bạc, đây 
chắc chắn là một màn diễn tạp kỹ đặc sắc nhất, kinh hiểm nhất, kích thích nhất mà anh ta từng 
được xem trong đời, chỉ thấu anh ta cứ gật đầu lia lịa, rồi lại như trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đoạn 
sử dụng chiếc móc dây nhỏ trong tay mình theo sát phía sau mọi người mà không hề kém cạnh. 


Họ cứ đi như vậy bên dưới khe nứt không biết bao nhiêu lâu, mọi người đều đã thấy hơi mệt 
mỏi, những cơn gió lạnh buốt bắt đầu khiến các thành viên khó thở, cũng may là khe nứt lại 
đang dần dần hẹp lại, tựa hồ như có dấu hiệu khép sát vào. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới cất 
tiếng hỏi Nhạc Dương đang đi phía trước mình: "Kỹ thuật ném dâu này của mọi người, là học từ 
vị pháp sư kia phải không? ” 


Nhạc Dương nói: "Không phải đâu, giáo quan dạu chúng tôi đấu." 


Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt liếc sang phía Lữ Cánh Nam, nhủ thảm trong bụng: "Những 
tưởng chỉ có một Mật tu giả, thì ra cả con nhóc này cũng thế." 

Nhạc Dương lại nói: "Sao chú lại hỏi vậy? À, phải rồi, kỹ thuật quăng dâu móc của chú giống của 
bọn tôi lắm, thế chú học ở đâu ra thế? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười cười đáp: "Cậu không biết à, kỹ thuật ném dây này vốn là một trong 
những tuyệt kỹ bí mật của người Tạng chúng tôi. Kỹ thuật của tôi, đều là do tổ tiên truyền lại 
cả.” 

"SỐ: " Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên, "tôi, tôi lại cứ ngỡ đây cũng là kỹ thuật phát triển từ môn 
chạy Parkour cơ đấy, sao lại..." Nhạc Dương ném dây móc ra, nhấp nhô liên tiếp mấy lượt, rồi 
lại đứng trên một con đường băng tuyết khác. Cương Nhật Phổ Bạc theo sát phía sau, nói: "Kỹ 
thuật ném dây thừng này đã có từ thời xa xưa, chúng tôi gọi là trò khahata, hiện nay e là không 
còn nhiều người biết nữa rồi. Thoạt đầu, chỉ là trò trượt từ độ cao trăm thước xuống trên dây 
thừng, cùng lúc đó, người biểu diễn phải thực hiện một loạt động tác có độ khó cao khác như 
lộn nhào, đảo vị, xoay người... Trong đó, loại khó nhất là buộc một sợi dây thừng giữa những 


Trang 1.057/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vách đá cao vạn trượng, cũng hơi giống với trò đi trên dây của ngày nay vậy, có điều hồi đó 
người ta còn đổ nước lên dây thừng, gió núi thổi qua liền khiến nước đọng trên ấy đóng thành 
băng luôn. Người biểu diễn không được dùng bất cứ công cụ nào mà phải trượt từ vách đá bên 
này sang vách đá bên kia, ngoài ra, lúc trượt dâu còn phải nhét hai tay vào thắt lưng, thân hình 
như thể đang nhảy múa trong gió, vì thế môn này còn một tên gọi khác là nhảu múa trên thừng 
băng. Tương truyền, kỹ thuật này là do Liên Hoa Sinh đại sư mang đến Tây Tạng, có điều là, 
sau đời A Để Hiệp đại sư thì không còn người nào biết nhảy múa trên thừng băng nữa rồi. 


"Đi trên dâu băng! " Nhạc Dương nghe mà trong mắt muốn lồi cả ra ngoài, "Tôi chưa bao giờ 
biết Tâu Tạng lại có môn này đâu đấy! " Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười nói: "Mật kỹ cổ xưa của 
Tây Tạng nhiều không kể xiết, có điều sau này đa phần đều đã thất lạc trong chiến loạn, ngàu 
nay chỉ sợ còn chưa đến một phần trăm lưu giữ lại được. Giống như môn ném thừng này vậu, 
mới đầu chỉ là trò chơi biểu diễn của những nông nô cùng khổ trong buổi tế lễ hàng năm, về sau 
dần dần đã diễn biến thành một nghề nghiệp đặc biệt, dùng nó để kiếm sống như những kẻ 
hành tấu giang hồ, mãi nghệ mưu sinh, đến cuối thời Minh đầu thời Thanh, một số người ném 
dây đã không thỏa mãn với chuyện sử dụng kỹ nghệ của mình trong các lễ hội nữa, họ quấn dâu 
thừng quanh người, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể buộc dây biểu diễn, về sau lại dẫn 
dần diễn biến theo hướng trở thành môn ném dây bay dây móc. Cho tới khi phát triển môn này 
thành một kiểu gần như cánh tau kéo dài, hễ vươn tay ra là có thể quăng dâu, trong bất cứ hoàn 
cảnh nào cũng có thể tung mình bay vút lên. Muốn sinh tổn trong núi tuyết, thì đây là một kỹ 
thuật tối cần thiết đó." 


Lại đi thêm mấy phút nữa, nơi họ đang đứng đây đã không còn gió nữa, nhưng vẫn rất lạnh lẽo. 
Trương Lập rét đến nỗi cứ khịt khịt suốt, bộ râu xồm của đội trưởng Hồ Dương bám đầy mạt 
băng, cái mũi đông cứng đỏ như mũi chú hề. 


Trong động huyệt không những lạnh lẽo, mà còn có tiếng vọng làm âm thanh vang lên gấp bội 
phần, mỗi bước chân đặt xuống đều có thể nghe rõ mồn một, đến cả tiếng vụn băng rơi xuống 
cũng hòa vào tiếng bước chân đan xen của mọi người một cách hết sức rõ rệt. Đường Mẫn thấu 
hơi sờ sợ, đội trưởng Hồ Dương đi phía trước dẫn đường cất giọng an ủi: "Không cần căng thẳng 
quá thế, chúng ta đã vượt qua khu vực đứt gãy rồi, giờ ở đây là thành băng lũy tuyết. Sông băng 
trong dãy Himalava khác với sông băng ở khu vực Khả Khả Tây Lú, cứ đi tiếp về phía trước, nói 
không chừng sẽ thấu được thủy tinh cung trong truyền thuyết đó, đẹp chẳng kém gì kỳ quan 
trong động băng ở Khả Khả Tây Lý đâu.” 


Đường Mẫn từ trước đến giờ vẫn lấy làm tiếc vì không thể nhìn thấu kỳ quan trong động băng 
Khả Khả Tây Lý mà Trác Mộc Cường Ba kể lại, lúc này nghe nói có thể thấy kỳ quan thủy tinh 
cung đẹp không kém gì, trong lòng tức khắc bớt đi mấy phần sợ hãi, thêm vào mấy phần cảm 
giác mới lạ và chờ mong. 


Đi sâu vào trong lòng sông băng, tảng băng xung quanh dần dần thay đổi, những bức tường 
băng như tuyết trắng chồng chất lên nhau trở nên trong suốt, hiện lên một thứ màu xanh lam 
nhàn nhạt của nước biển, quả nhiên giống hệt như là thủy tỉnh vậu, rực rỡ mê lụ như mộng như 
ảo. Sắc hải lam ấy lan tràn khắp nơi, chuông băng, nhũ băng, cột băng, hoa băng, trụ băng, 
sương băng... hết thứ này đến thứ khác hiện lên trong mắt, làm cả toán người tùy tiện xâm 
phạm nơi đâu không kịp nhìn ngắm hết. Đường Mẫn ngây ngẩn thốt lên: "Thủy tinh cung, đã 
đến thủy tinh cung rồi sao? " 


Trang 1.058/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương lắc lắc bộ râu xồm xoàm, nói: "Chưa đâu, vẫn còn sớm mà, đây chỉ là lối 
đi thôi. Nếu như có thủy tỉnh cung ấy à, đã gọi là cung, thì ít nhất cũng phải có một gian cung 
điện lớn mới được chứ. " 


Phía bên trên không còn thấu ánh mặt trời đâu nữa, họ đã hoàn toàn đi vào dưới đáy sông băng. 
Tiếng gió nhỏ dần, nhiệt độ cũng từ từ ấm lên, ánh đèn chiếu đến đâu cũng thấu hiện lên một 
mảng xanh ngăn ngắt, tức là thông đạo này hoàn toàn bằng đá thạch anh, không một ai hoài 
nghi điều ấu nữa. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập đã từng thấy cảnh tượng kỳ vĩ bên trong 
động băng ở Khả Khả Tây Lụ, họ hiểu sắp tới sẽ xảy ra điều gì nếu như thật sự có thủy tinh 
cung ở chốn này. Cảm giác trước mắt bỗng sáng bừng lên ấu, sẽ khiến người ta phải kích động 
đến độ muốn rơi nước mắt. 


Đi qua một chỗ ngoặt, đội trưởng Hồ Dương phát hiện ánh sáng ở phía trước mờ đi, anh liền 
bảo mọi người dừng lại, trước tiên tự mình ổn định lại xúc cảm đang sôi trào, đoạn nói: "Chuẩn 
bị xong chưa, mọi người, thời khắc xúc động sắp đến rồi, theo tôi nào! ” 


Bên ngoài khe nứt, gió Tây thổi vù vù, khí lạnh ập đến run cả người, hơi thở cũng đóng thành 
băng, dẫu là ở bên trong đường hầm, chốc chốc cũng vẫn có gió âm phơ phất khiến da đầu mọi 
người cứ sởn hết cả gai ốc lên. Đến chỗ này, gió đột nhiên dừng lại, không gian bất đồ rộng hẳn 
ra, nhiệt độ tăng cao đáng kể, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấu mỗi người. Quả là một 
không gian rộng rãi mà tĩnh lặng, tựa như cả nội tâm mỗi người cũng rộng mở ra cùng với 
không gian xung quanh vậu. 


Chui ra khỏi lối thông chật hẹp, mọi người liền nhìn thấy hang băng khổng lồ hình bán cầu đó, 
tạo vật của thiên nhiên quả là huyền diệu vô cùng vô tận, đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, 
không người nào là không ngửa mặt nức nở nghẹn ngào. Tuy đội trưởng Hồ Dương cũng biết 
thủy tinh cung là kỳ quan tuyệt thế, song cũng không thể ngờ thủy tỉnh cung ở đây lại đẹp đến 
nhường nàu. 


Xuất hiện trước mắt họ, là cả một vương quốc thạch anh 1 tựa như mộng ảo, những chỗ mắt 
thường có thể nhìn thấu toàn là sông băng cổ xưa, trông như được tạc từ lam thạch anh, băng 
tỉnh ánh lên những quảng sáng diễm lệ, tựa hồ có vô số tỉnh linh màu xanh lam đang nhảy múa 
tung tăng vậy. Phía trước mặt là một hàng trụ bằng thạch anh tím, vươn sang hai phía theo hình 
cánh cung, như thể nữ thần vươn đôi cánh tau, nhẹ nhàng êm ái ôm cả tòa cung điện vào lòng. 
Đường kính những trụ thạch anh này đều vượt quá năm mét, độ cao cũng trên hai chục mét, 
bên cạnh rải chi chít những mầm thạch anh và hoa thạch anh nhỏ hơn. Nhìn qua bức tường vây 
tạo thành từ những cột trụ khổng lỏ ấu, có thể trông thấy chính giữa cung điện là một mặt hồ... 
một hồ nước ẩn khuất sâu bên trong tầng băng. 


Nước hồ màu trắng sữa, một thứ dung dịch như quònh tương phảng phất tỏa ra một mùi hương 
thanh thanh hấp dẫn, cả mặt hồ dập dờn gợn sóng lăn tăn, những nếp sóng ấy để lại các nét 
linh động đến sau đắm lòng người trên vách tường và mái vòm của tòa băng cung. Tương truyền 
rằng, Dao trì trong núi Côn Luân chứa đầy quùnh tương ngọc dịch, lúc nàu đâu, chẳng phải hồ 
nước của bậc thiên tiên ấy đang hiển hiện ra trước mắt họ đấu hay sao? 


Trời còn chưa sáng, nhưng ở đây lại có những tia sáng yếu ớt chiếu từ đỉnh vòm xuống, ánh 
sáng hắt lên từ những gợn sóng lăn tăn điểm trang khiến cả tòa thủy tinh cung trở nên lộng lẫu 
vô cùng. Ngước mắt nhìn lên đỉnh vòm thạch anh, chỉ thấy ánh sáng lấp lóa chập chờn như rắn 


Trang 1.059/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vàng múa lượn; khi dịch ánh mắt sang phía tường dòng thác băng trút xuống trên mặt tường 
thạch anh tựa như hồ như "bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước" 2. Nhưng khiến người ta xúc động 
nhất, đích thị chính là hồ nước màu trắng sữa trong lòng sông băng kia. Giữa hồ sừng sững mọc 
lên ba ngọn núi băng, trông như Bồng Lai tiên đảo, bên cạnh còn có rất nhiều nấm băng cao 
đến một hai mét, bề mặt trơn nhẫn, hình thành nên những vũ đài băng thiên nhiên. Bên trên 
mặt hồ là những cầu băng cao thấp không đều, thông thẳng đến chốn u cảnh nơi tiên sơn, dung 
dịch trắng sữa nhẹ nhàng vỗ vào bệ cầu bên dưới, phát ra những âm thanh nghe như sóng vỗ 
bờ. Trên đỉnh tòa băng cung, huyền băng hóa sương, ngưng kết thành những viên trân châu óng 
ánh tinh khiết, từng viên từng viên rơi xuống, nghe như tiếng nước chảy gõ lên dây đàn, tiếng 
tỉnh tang tựa như nhạc tiên từ chốn thiên ngoại bay tới. Trong hồ nước hơi mù mờ mịt vấn vít, 
mỗi khi có hạt trân châu rơi xuống, bên trong màn mê vụ ấy lại ảo hóa ra một nàng tiên thướt 
tha yếu điệu hay bóng lồng bóng phượng nhảy múa hòa theo âm điệu, đến cuối cùng lại tiêu tan 
thành mây khói, phiêu du lướt về chốn tiên sơn, nhưng dư âm vẫn còn nghe văng vắng bên tai, 
hình ảnh như khắc sâu vào đáu mắt, khiến tâm tư cả bọn đều chìm vào một vùng hỗn độn mịt 
mùng, không biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. 


Chú Thích 


—TT..naaaanm 


1.Đây chắc là một phương pháp miêu tả ẩn dụ của tác giả thôi, thạch anh (Silic điôxít - SiO2) là một khoáng chất 
nguồn gốc nham thạch không thể xuất hiện với số lượng và quy mô như thế trong lòng sông băng (thành phản hóa 
học là... ai cũng biết), lẫn vào đó một mảnh cũng chỉ với xác suất vô cùng nhỏ thôi. Mặt khác cũng có thể do lỗi 
dịch thuật, hoặc do trùng lặp thuật ngữ vì người Hán dùng từ "băng tinh thạch" để chỉ "đá thạch anh" chăng, nên 
trong nhiều truyện Trung Quốc khác (như Ma thổi đèn chẳng hạn) đều thấy xuất hiện những mỏ thạch anh lớn 
trong lòng băng vĩnh cửu. 


2. Một câu trong bài Tù bà hành của Bạch Cư Dị (Phan Huy Vịnh dịch): 
$$... Bình bạc vỡ tuôn đầu dòng nước 

$$Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao 

$$Cung đàn lựa khúc thanh tao 


$$Tiếng cung xé lụa, lựa vào bốn dâu... 


Trang 1.060/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 49 - W@€ Cung Đăng 


Lạt ma Á La như bịt tai làm ngơ, tiếp tục nói: "Cực Nam miếu hay còn gọi là Tuyết sơn thủy tinh 
miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của Đàn thành, chia 
làm ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là Pháp khí châu bảo các, tầng trung là Kinh điển 
các, tầng hạ là điện đường thờ Phật, trên mái và tường ngoài của các tầng lần lượt được chạm vẽ 
bốn vòng luân hồi đồ, đi quanh chùa một vòng, tổng cộng có một trăm lẻ tám Băng tinh pháp 
luân, cao ba trượng, nặng chín nghìn chín trăm cân. Nếu có thể dùng sức người đấy pháp luân 
này một vòng, thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường một nghìn lần, đạt được chính 
pháp thân; người xoay chuyển cả một trăm linh tám pháp luân, có thể khiến chúng sinh trong 
lục đạo luân hồi thảy đều hưởng an lạc." 


Mọi người không sao hiểu nổi, không dám tin chắc những gì họ nhìn thấy rốt cuộc là thực hay là 
ảo. Ba Tang tháo găng tay, rảo chân bước ra bờ hồ quù xuống, vốc lên một vốc nước, chất dịch 
trắng sữa óng ánh dập dênh trong bàn tau anh ta, không ngờ lại cảm thấu hơi ấm ấm trên ta. 
Kó ức từ thuở thiếu thời cùng cảm giác như được ở trong lòng mẹ làm toàn thân Ba Tang rung 
lên, bất giác thất thanh thốt lên: "Không, đâu không phải là thật! ” 


Đường Mẫn mơ màng như người say rượu, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên hai quảng hồng, khẽ 
dựa người vào Trác Mộc Cường Ba thì thào: "Đây là thật phải không? Đây là thật phải không? 
Anh Cường Ba, không phải chúng ta đang nằm mơ đấy chứ? " 


Lần đầu tiên ánh mắt Trác Mộc Cường Ba không tập trung toàn bộ sự chú ú lên Đường Mẫn mà 
chỉ đờ đẫn quan sát tất cả mọi thứ trong tòa thủy tinh cung. Tất thảy đều mê man huyền ảo đến 
vậu, tất thảy mọi thứ ở đây đều đẹp đến độ tưởng chừng như chúng không nên là vật sở hữu của 
chốn nhân gian, con người dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy cảnh quan nào như vậu 
được. Gã hơi ngỡ ngàng đáp lời: "Không, anh cũng không biết, chắc không phải đang nằm mơ 
đâu. Em đã bao giờ mơ thấy cảnh sắc đẹp đế nhường này hay chưa? " Có lẽ đội trưởng Hồ 
Dương biết nhiều hơn một chút, gã liền hướng ánh mắt về phía anh chàng râu xồm ấu. 


Đội trưởng Hồ Dương cũng đang đắm chìm trong cơn mê muội, không ngờ bên trong thủy tinh 
cung lại có hồ nước, anh đã làm công tác khảo sát khoa học trên sông băng cả nửa đời người, 
nhưng cảnh sắc đẹp đế nhương này thì đây cũng mới là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. 
Khi ánh mắt anh vừa bắt gặp thủy tinh cung, anh đã biết, kể từ giờ phút nàu trở đi, trong những 
kú ức không thể xóa nhòa của đời mình, ngoài kỳ quan trong động băng ở Khả Khả Tây Lý ra, 
nay đã lại có thêm một hồ nước bên dưới sông băng này nữa. Mặc dù đây là chỗ sâu nhất của 
hình lập phương băng, nhưng lại không hề thiếu ánh sáng, thậm chí ngẩng đầu lên còn có thể 
trông thấu sao Mai đang lặn lấp lóa nơi chân trời nữa, tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì bên trong 
khối lập phương ấy rỗng ruột! Bên trên mái vòm thủy tinh cung còn vô số những khoảng hở lớn, 
chúng giống như những bọt khí, làm ánh sáng có thể xuyên thấu qua khối lập phương băng, 
mang ánh mặt trời xuống tận nơi sâu thẳm nhất bên trong khối băng khổng lô, chỉ có điều khi 
ấu, bức tranh của chốn tiên giới ấy sẽ như thế nào thì không ai có thể tưởng tượng tiếp được 
nữa. Khá nhiều "bọt khí” còn có nước ở bên trong, nhưng không phải màu trắng sữa mà là màu 
xanh nước biển, bởi thế mà khi mọi người đứng trong thủy tinh cung, bước chân lên cầu băng, 


Trang 1.061/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngước nhìn những dải lụa nước màu xanh lam lưu chuyển trên đỉnh đầu, xung quanh lại có 
sương mù bảng lảng, cảm giác thật đúng như đang ở bên trong thủy tinh long cung nơi đáy biển 
sâu vậu. 


Cương Lạp phía trước chạy loanh quanh một vòng, không thấy có người đi theo, lại quành 
ngược trở về xem, nó cứ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. 


Cương Nhật Phổ Bạc đi phía sau cũng thầm thở dài nghĩ: "Ôi, người từ thế giới bên ngoài... Chỉ 
nhìn thấu những cảnh tượng ở đây mà đã kích động đến thế rồi hay sao? Vậy thì, tiếp sau đâu, 
mọi người... sẽ còn như thế nào chứ? Anh nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên gọi Cương Lạp lại gần, 
thấp giọng thì thào nói mấy câu vào tai nó. Cương Lạp nhìn Cương Nhật Phổ Bạc với ánh mắt 
đầy nghỉ hoặc, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. 


Mặc dù mê luyến, dẫu rằng không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng Lữ Cánh Nam vẫn dằn được lòng, 
cô nuối tiếc nhắc mọi người: "Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu." Cô hiểu rõ, đại tự nhiên 
không bao giờ tiếc phô bày vẻ đẹp của mình, chỉ đợi những người có tâm đi tìm kiếm phát hiện 
mà thôi. Có điều lần này bọn họ chỉ là những khách qua đường vội vã băng qua chốn đây, thực 
không dám ảo vọng chiếm hữu mãi mãi vẻ đẹp tuyệt thế nàu. 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: "Đi thôi, nếu khu vực rừng tháp băng mà bị sương mù che phủ 
thì chúng ta không đi qua được đâu. Cứ coi đây như là một trong vài khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất 
trong đời mọi người mà lưu giữ trong ký ức, vậy cũng là đủ lắm rồi." 


Vòng qua hồ nước, Cương Lạp lại dẫn mọi người đi vào một thông đạo băng khác, những khe 
nứt bên dưới tầng băng lại một lần nữa từ nhỏ hóa thành to. Con đường nàu không ngờ còn khó 
đi hơn cả đoạn đường họ đi qua lúc nãu. Cương Lạp cũng phải giữ tốc độ cực nhanh mới có thể 
chạy trên mép vách băng mà không rơi xuống dưới. Càng khiến người ta khó hiểu hơn là, vách 
băng ở đây rõ ràng khác hắn với đoạn đường vừa nãy, bỗng dưng trở nên rắn vô cùng, đầu mũi 
khoan của dây móc bắn vào vách băng mà không thể bám chặt, sợi dâu móc rơi ra, thì liền ngau 
bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Mới được vài bước, dây móc của Trương Lập đã bị giật ra 
khỏi vách băng, người đi phía trước là Ba Tang thì đã đu mình sang một điểm đặt chân khác, 
cũng may là có Nhạc Dương ở phía sau vươn tay ra chụp lấy anh chàng. 


Nhạc Dương một tay giữ sợi dâu móc, một tau nắm tay Trương Lập, đứng nghiêng ngả trên vách 
băng, hiểm nỗi hai người đều đeo găng tay, sức nặng thân thể cộng với chiếc ba lô to trên lưng 
Trương Lập khiến anh chàng không ngừng trượt xuống dưới. Nhạc Dương khó nhọc nắm chặt 
lấu tay Trương Lập, nhưng cũng không thể ngăn được đà trượt đó, vột hoảng hốt cuống cuồng 
kêu toán lên: Chú Cương Nhật Phổ Bạc, mau, mau giúp một tau đi. " 


Cương Nhật Phổ Bạc không ngờ lại nở một nụ cười lạnh lùng, đáp: "Con đường này là do các 
cậu tự chọn, các cậu phải biết rằng sống chết xưa nay đều chỉ quuết định trong một cái nháu 
mắt mà thôi. " 


Nhạc Dương rối rít: "Chú cương nhật phổ bạc, chú, chú..." 


Cương Nhật Phổ Bạc lại nói: "Muốn biết chân tướng sự thật thì không thể sợ hãi cái chết, các 
cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Những đồng bạn bên cạnh mình, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc 
tiếp sau đây là sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta, giống như là lúc này vậy! " 


Trang 1.062/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Găng tay Trương Lập tuột ra, cả người lập tức lơ lửng, chỉ kịp kêu một tiếng: "Nhạc Dương! ” 


Nhạc Dương cũng hét lên: "Không... ủa? " Trương Lập tuột khỏi bàn tay anh, nhưng không rơi 
xuống dưới nhanh như trong tưởng tượng, mà là... mà là... cứ lơ lửng trên không trung, tựa như 
một ảo thuật gia đang biểu diễn. 


Trương Lập nhắm tịt hai mắt lại, cứ đứng bản thần ra mất một chốc, bên tai không nghe thấu 
tiếng gió rít, dưới chân cũng không có cảm giác hãng xuống, liền mở mắt ra nhìn thử, thấy Nhạc 
Dương ở ngay bên trên mình, khoảng cách giữa hai người vẫn thế. Lúc này, những người đi phía 
trước nghe thấy tiếng Nhạc Dương hét đều ngoảnh đầu lại, vừa hay cũng trông thấy màn Trương 
Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấu. 


Trương Lập biết rõ mình đã giẫm lên thứ gì đó, chỉ có điều, thứ này... trong suốt! Nhớ lại trải 
nghiệm ởi trên cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, anh liền cúi khom người xuống, gõ nhẹ mấy cái, 
giữa hư không quả nhiên có một tầng "ván". Trương Lập nói: "Là băng, tầng băng ở khe nứt này 
rất dày! Nhưng mà... lại hoàn toàn trong suốt, thật khó tin quá, sao lại hình thành được thế nhỉ? 


Cương Nhật Phổ Bạc cười ha hả, nhảy xuống bên dưới, nói với Trương Lập: "Nhớ cho kỹ, đây là 
con đường mọi người đã chọn. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng không thể hối hận. " 


"Chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú sớm đã biết sẽ như thế này rồi đúng không, làm tôi sợ chết đi 
được! " Nhạc Dương vẫn còn chưa hết rùng mình thốt lên, đoạn cũng nhảy xuống theo. 


Đường Mẫn cũng định xuống xem, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại: "Đừng vội, chỉ e tầng 
băng ấy không chịu được sức nặng của nhiều người thế đâu! " 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không cần lo lắng, năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua 
trên này. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin soi thử là biết ngau 
thôi." 


Nhạc Dương bật đèn lên, chùm sáng chiết xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng, kinh thật, 
độ dày này ít nhất cũng phải hai mét trở lên. Nhưng nó lại trong suốt như một tấm gương pha 
lê, đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra. Nhạc Dương lè lưỡi nói: "Sao mà thế được nhỉ? " 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không biết, từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này thì đã như vậu 
tôi, 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Đây tuyệt đối không thể là tầng băng thiên nhiên, độ thuần của 
băng thiên nhiên không thể cao thế này được, trông cứ như một khối pha lê không nhiễm một 
chút tạp chất nào vậu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "A quả, đây chính là bí mật trong dòng sông băng, đồng thời cũng 
chính là con đường duy nhất để lên núi, phải không? " 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Không, bí mật mà tổ tiên tôi gìn giữ ở phía trước, các cậu sẽ 
nhanh chóng nhìn thấy thôi. Hy vọng lần này, mọi người đừng kích động đến rơi nước mắt nữa 
thì tốt hơn." Ngưng lại giây lát, đoạn anh ta lại tiếp lời, Không phải tôi dẫn đường, mà là mọi 
người tự phát hiện đấy nhé." 


Trang 1.063/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đi trên mặt băng cực dày ấy, lại có cả móng vuốt chuyên dụng, vốn lẽ phải đi hết sức vững vàng 
ổn định, nhưng mọi người ai nấy đều hết sức dè dặt cần thận, không phải vì lý do nào khác, mà 
chính là vì nó quá trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác nào bước đi trên hư không, ai mà biết được 
bước tiếp theo liệu có hụt chân rơi xuống vực sâu thăm thắm hay không. 


Vòng qua mấy chỗ ngoặt, Cương Lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung tăng nữa, 
nhìn tư thế như rồng bay hổ bước của nó, phảng phất toát lên một vẻ gì đó thành kính. Cương 
Nhật Phổ Bạc cũng thôi không cười nữa, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc khiến bọn Trác 
Mộc Cường Ba đều lấu làm nghỉ hoặc, phía đằng trước kia rốt cuộc là gì vậy? 


Đi thêm mấy bước nữa, Cương Lạp đột nhiên không tiến lên theo đường thẳng, mà chuuển sang 
đi hình chữ chỉ (_'). Đội trưởng Hồ Dương ởi phía sau, không hiểu chuyện gì nên cứ đi thẳng, chỉ 
nghe "bốp" một tiếng, cứ như đã đập phải một thứ gì đó. Kế đó lại nghe đội trưởng Hồ Dương 
kêu "ối", một tau xoa trán, tay kia giơ lên khoảng không phía trước sờ mó gì đó, bộ dạng hết sức 
tức CƯỜI. 


Một bức tường, giống hệt như tầng băng dưới chân họ đang đứng, trước mặt đội trưởng Hồ 
Dương là một bức tường băng trong suốt, nếu không nhìn cho thật kỹ thì cực khó phát hiện ra. 


Cương Nhật Phổ Bạc phía sau nói: "Đây là mê cung băng. Mọi người cẩn thận, đi sát theo sau 
Cương Lạp, nếu đi lạc vào đường rẽ, tầng băng dưới chân có thể sẽ đột nhiên biến thành vực 
sâu không đáy đó.” 


"Mê cung bằng băng à? " giáo sư Phương Tân giật thót mình, nếu không có Cương Lạp đi trước 
dẫn đường, e rằng bọn họ khó mà đi qua nổi mê cung băng này, máy tính cũng không giúp được 
gì, bởi tầng băng ở đây hoàn toàn trong suốt, ống kính máy quay căn bản không thể phân biệt 
được đâu là tường băng, đâu là không khí. Không hiểu ai đã nghĩ ra trò này nữa. Rốt cuộc là 
người nào, mà lại đi xây một tòa mê cung băng ở chốn này? 


Mọi người lần mò theo những bức tường băng gần như hoàn toàn vô hình ấy, theo sau Cương 
Lạp tiến lên phía trước. Lúc qua chỗ rẽ, Nhạc Dương lấy tay đo thử độ dày của bức tường băng, 
ước chừng khoảng năm mươi centimet, cứ thế lần mò đi tiếp, chỉ thấy mặt băng trơn nhẫn như 
gương, phẳng như đao cắt, hình thái nàu tuyệt đối không thể là sản phẩm của giới tự nhiên 
được, cộng thêm với đường đi phức tạp của mê cung, cơ hồ có thể khẳng định chắc chắn đây là 
do con người tạo ra rồi. Nơi này ở sâu trong lòng sông băng, đừng nói là người bình thường, cho 
dù các nhà thám hiểm cũng không dám ởi sâu vào trong các khe nứt, tại sao lại có tường nhân 
tạo, cớ sao còn phải xây mê cung làm gì nữa? Phía sau mê cung nàu, rốt cuộc là ẩn giấu điều gì? 
Nghĩ đến lời Cương Nhật Phổ Bạc vừa nhắc nhở khi nãy, Nhạc Dương không sao kìm nén nổi 
cơn sóng lòng trào dâng lên cuồn cuộn. 


Đi được mấy vòng, đội trưởng Hồ Dương đã nhìn ra được chút manh mối: "E là đây không phải 
mê cung đâu! Mà có lẽ để ngăn cách gió lạnh bên trong lòng sông băng này. Trước cửa các ngôi 
nhà bằng băng của người Eskimo cũng có tường băng dạng gấp khúc chắn lại, chính là để ngăn 
gió lạnh đó.” 


Đi theo Cương Lạp chỉ một loáng đã ra khỏi được mê cung băng, khi Cương Lạp ngấng đầu 
nhìn lên phía trên, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng ngửa cổ nhìn lên theo. 


Sương mù vẫn chưa hoàn toàn che phủ dòng sông băng rộng lớn này, vâng dương mới nhú đã 


Trang 1.064/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chiếu xuống, ánh mặt trời không ngờ lại chiếu xuyên qua cả bề mặt sông băng, thẳng tới chỗ 
bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng. Lúc này họ mới biết, thì ra cả khu vực này đã bị khoét 
rỗng, đỉnh vòm kia kéo thẳng lên sát bẻ mặt sông băng bên trên. Ánh mặt trời chiết xạ qua tầng 
băng, lập tức biến thành bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Vẳng dương dâng lên cao, bảy sắc cầu vồng ấu 
chiếu xuống đến đây lại hóa thành những ráng mây lưu chuyển, tựa như những dải lụa màu quấn 
hờ xung quanh tầng pha lê trong suốt, phơi bày dáng mạo vốn có của nơi đây ra trước mắt bọn 
Trác Mộc Cường Ba. 


Ở trung tâm mê cung băng này, đồng thời cũng là trung tâm sông băng, không ngờ lại có một 
tòa cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng băng đá. Tầng mái rực rỡ bảy màu ấy, những trụ 
băng cao đến hai ba chục mét ấy, những hoa văn được ghép bởi những ký hiệu thần bí trên 
tường, những bậc cấp bằng băng, hành lang điêu khắc cũng bằng băng, lúc này, cùng với vẳng 
dương đang nhú, tất cả đều phát ra những quầng sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc. Trong mắt bọn 
Trác Mộc Cường Ba, đây hoàn toàn là một tòa cung điện chỉ có thể xuất hiện trong những giấc 
mơ, một tòa thủy tinh cung chân chính. 


Trang 1.065/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2O - Thủy Tỉnh Cung 


Nếu như nói hồ nước trong lòng sông băng khi nãy là vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng, vậu 
thì thứ mà họ nhìn thấy lúc này đâu, lại là một kỳ tích khác trong lịch sử kiến trúc của nhân loại, 
người xưa đã đục rỗng cả lòng sông băng, rồi dùng băng ấy xâu nên một tòa cung điện khổng lô. 
Không biết là người nào xây, xây vào thời nào, mà chỉ thấy cả tòa cung điện toát lên sự thánh 
khiết trang nghiêm, sừng sững lặng đứng giữa núi tuyết, dưới lòng sông băng, đợi chờ những 
người đến chứng kiến kỳ tích. Giờ đây, những nhân chứng ấy đã đến rồi, người nào người nấu 
thảy đều chấn động xen lẫn kinh hãi, hoàn toàn đắm chìm trong niềm kinh ngạc mừng vui bất 
ngờ ấy, trong lòng mỗi người trong đội leo núi đều ngập tràn những ngỡ ngàng, mừng vui và cả 
hoang mang nữa. 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Cảm giác, có phải là đang đợi ta chăng? " Sự chờ đợi lặng lẽ ấu, 
phải chăng đã quá ngàn vạn năm? Có phải chúng ta đang thấy cung điện của thần thánh hay 
không? " Cửa lớn của tòa băng cung nguy nga hùng vĩ này đã cao hơn mười mét, trông như nơi 
ở của người khổng lô, đứng trước cánh cửa ấy, cảm giác mong đợi nó mở ra liền bất giác nảu 
sinh. Mẫn Mẫn nắm chặt vạt áo gã, kích động đến độ nước mắt lã chã tuôn rơi, không thốt nổi 
một lời. 


Đội trưởng Hồ Dương nghĩ thầm: "Là nền văn minh nào đã tạo dựng nên tòa cung điện này? Nó 
được xâu ngay bên trên vực sâu thăm thắm, ẩn giữ dòng sông băng vạn năm, chỉ riêng việc chọn 
địa điểm để xây dựng tòa cung điện này đã là một ý tưởng thiên tài rồi." Chỗ đội trưởng Hồ 
Dương đang đứng lúc này, cúi xuống có thể thấu vực sâu muôn trượng tăm tối bên dưới, ngẵng 
lên là quảng sáng rực rỡ mới dâng lên, cảm giác như thể đã tách lìa khỏi trần thế, đầu óc thanh 
thoát thư thái lạ thường. 


Trương Lập trầm tư: "Vừa có vẻ hư vô xa xăm của vườn treo Babvlon, lại có khí phách anh hùng 
của Vạn Lý Trường Thành, thêm cả sự trang nhã cao quý của điện Pantheon, mà ta lại chỉ có 
thể dùng chữ "k tích" để hình dung nó thôi, thì thật yếu ớt quá đi mất." 


Giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, bụng bảo dạ: "Kết cấu này, có lẽ là 
cung điện của Tạng truyền Phật giáo rồi? " Cả tòa cung điện băng được bao bọc trong một vòng 
cung cột trụ, tượng trưng cho Thiết Vi Sơn 1, bốn phía đều có cửa, lấy hướng Đông làm chính 
phương, cung điện chia làm ba tầng, mỗi tầng mỗi khác, phân biệt rõ ràng, hình thành nên một 
cảnh quan kỳ dị dưới ánh sáng cầu vồng, trên cung điện có cung điện, trong lầu các lại có lầu 
các. 


Nhạc Dương trăn trở: "Di tích huy hoàng nhường này, cơ hồ sức người không thể làm nổi, rốt 
cuộc là những người nào đã xây dựng nên nó vậy? Vả lại, bảo tàng bên trong điện đường nàu 
sớm đã bị vét sạch trơn rồi, có phải do tổ tiên của chú ấy làm không? Không, nhìn dạng thức ấy, 
cũng gần như sức người không thể thực hiện được đâu." Ngay bên trong cửa là một hàng năm 
cái bệ, chính giữa là Tu Di tọa, dưới ánh mặt trời, băng liên hoa tạo, băng ngưu tọa, băng mã 
tọa, băng khổng tước tọa, băng sư tử tọa, tất cả đều sống động như thật, thật xứng với bốn chữ 
"quở phủ thần công". Chỉ có điều những tượng Phật trên bệ băng rực rỡ bảy màu ấy đều đã biến 
mất không tăm tích. Trên những khám thờ băng, khung băng, giá băng ở tẳng hai, các điển tịch 


Trang 1.066/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kinh văn pháp khí vốn phải được đặt ở đó cũng đều biến mất sạch trơn. Chỉ cần nhìn kích cỡ bệ 
tượng Phật, và cả những giá sách bằng băng kia nữa, cũng có thể khẳng định, những tượng Phật 
ấu nhất định không nhỏ, số lượng kinh văn chắn chắn không phải ít. Tất cả đều đã bị người ta 
mang đi rồi hay sao? Hay là tan chảy rồi? Mục nát thành tro bụi rồi? Điều này thì Nhạc Dương 
không sao biết được. 


Lạt ma Á La ngắm nhìn kết cấu ba tầng của tòa cung điện, mỗi tầng sau khi được những ráng 
mâu rực rỡ bảy màu trang hoàng, tạo hình dạng thức đều có điểm khác biệt, tầng dưới cùng là 
kết cấu kiểu Tây Tạng, tầng giữa là kết cấu kiểu chùa miếu kiểu Hán, tầng trên cùng lại là tạo 
hình của chùa chiền Ấn Độ cổ. Trong lòng ông chợt trào dâng lên một niềm khích động: "Đâu 
là, đây là kết cấu Tam dạng tự điển hình mà, tòa băng cung này có lẽ được khởi công xây dựng 
vào thời kỳ đầu của vương triều Thổ Phôn, thời kỳ Tạng vương Tùng Tán Can Bố trị vì, băng 
cung, băng cung... lẽ nào..." Nghĩ tới đâu, cánh tay ông chợt run lên nhè nhẹ. 


Những người khác đều đắm chìm trong sắc màu tựa như mộng ảo ấy, cơ hồ quên hết mọi sự 
trên đời. Nhìn phản ứng của họ, Cương Nhật Phổ Bạc cũng chợt nhớ lại lần đầu tiên khi ông nội 
đưa mình đến nơi nàu. Ông nội dang rộng hai tau, đứng bên dưới đài sen khổng lô kia, lớn tiếng 
nói: "Nhìn đi, nhìn chúng đi, chúng lặng lẽ đứng ở chốn này đã có mấy trăm năm, thậm chí là 
hơn ngàn năm rồi, đây là kho báu Tuyết sơn chi thần ban tặng cho gia tộc chúng ta. Cương 
Nhật Phổ Bạc, ông muốn cháu phải thê, đây là lời thể mà mỗi người biết được bí mật này trong 
gia tộc chúng ta đều phải tuyên thệ..." 


Nhìn tòa băng cung tựa như cung điện của các thần trước mắt, Lữ Cánh Nam lầm bẩm: Đây 
chính là con đường duy nhất để lên núi rồi, phải không? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cao giọng nói: "Đúng thế, đây chính là bí mật mà tổ tiên tôi phát hiện 
được và bảo vệ bao đời nay, cũng chính là con đường duy nhất để vượt Đại băng xuyên. Không 
ai biết được tòa cung điện nàu do ai xây, xây lên từ thuở nào, tổ tiên chúng tôi chỉ cảm thán 
trước sự tinh diệu tuyệt trần của nó mà cho rằng đây là lễ vật trời cao ban tặng cho gia tộc chúng 
tôi, thế nên gia tộc phải đời đời bảo vệ." 


"Chắc phải xây được cả trăm, cả ngàn năm rồi nhỉ? " Nhạc Dương nhìn tòa cung điện hùng vĩ 
nguy nga, đột nhiên quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương, "Đội trưởng Hồ, không phải anh nói là 
sông băng lưu động cơ mà? Sao tòa cung điện này lại giữ được trong lòng sông băng lâu như thế 
chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Ừm, trước tiên là bởi kết cấu kiến trúc của nó, cậu chú ý thấy không, 
những trụ cột nàu đều hơi nghiêng vào giữa, thêm vào đó cung điện cũng sử dụng mô thức đáu 
lớn đỉnh nhỏ, cả tòa cung điện tựa như một kim tự tháp trong lòng sông băng, khi sông băng xảu 
ra những biến hình rất nhỏ, cả tòa kim tự tháp này sẽ di động theo chứ không bị phá vỡ. Thứ 
nữa là loại hình của sông băng, khi sông băng bám vào sườn núi tuyết, trọng lực tự thân sẽ khiến 
nó chầm chậm lưu động như là thạch hoa quả vậy. Thế nhưng, nếu lưng chừng ngọn núi tuyết 
ấu lại bị sông băng xâm thực hay thiên nhiên hình thành một chỗ trũng hình cái thìa, vậy thì 
sông băng sẽ thành miếng thạch hoa quả bên trong thìa, chỉ cần hình dạng "cái thìa" đó không 
biến đổi thì phần đáu sông băng cũng sẽ không lưu động. Rất rõ ràng, trước mắt chúng ta chính 
là hình thái sông băng thứ hai. Điều này cũng giải thích tại sao trong lòng sông băng lại bảo tổn 
được một tòa cung điện trên nghìn năm tuổi như thế." 


Trang 1.067/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Còn có nguyên nhân thứ ba nữa, " giáo sư Phương Tân bổ sung, "thứ băng xâu 


nên tòa cung điện này..." ông cầm cái đục băng, dùng hết sức lực toàn thân gõ lên mặt tường, 
chỉ thấy cái đục băng chuyên dụng bị hất văng ra, trên tường không hề có lấy một vệt xước. giáo 
sư Phương Tân nói: "Thấy chưa, băng này không thể là băng thành hình tự nhiên bên trong 
sông băng được. Cổ nhân xây dựng nên cung điện này đã cho thêm một số vật chất khác vào 
trong băng, khiến những bức tường này thoạt nhìn thì trong suốt còn hơn pha lê, thực ra cứng 
hơn cả sắt thép. Có phải vậy không hả anh Cương Nhật Phổ Bạc? " 


"Ùm, tổ tiên chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấu." Cương Nhật Phổ Bạc bước lên trước, trên vách 
băng ánh sáng nhiều màu rực rỡ như ngọc lưu lụ, bên cạnh là một hàng pháp luân bằng băng 
cao chừng ba trượng 2, mặt bên pháp luân đều có kú hiệu Ủng Trọng, "Có điều, chỗ thần kỳ 
của tòa băng cung này không chỉ nằm ở bản thân kiến trúc..." Không hiểu anh ta đã chạm vào 
chỗ nào, những pháp luân cao đến hơn ba trượng kia đã từ từ chuyển động. 


"Ùm... ùm..." theo chuyển động chậm dân của pháp luân, cả toàn băng cung bỗng phát ra âm 
thanh của Mãng đồng, một loại khí cụ của Phật giáo dùng trong các nghi lễ, kế đó lại có tiếng 
đanh vang, nghe như chũm chọe, rồi cả tiếng trống "tùng tùng tùng” cũng vang lên. Những âm 
thanh ấy tựa hồ hòa vào trong gió, như gần mà lại như xa, phiêu phiêu vô định, chừng như ở 
nơi xa xăm nào đó đang tiến hành một trường pháp sự của Phật gia hau nghi lễ của Bản giáo 
Vậu. 


Hòa theo tiếng nhạc lễ tôn giáo đến từ chốn hư không ấy, bốn cánh cửa băng cung cũng đồng 
loạt mở ra. 


Không chỉ có vậy, cả phía bên trong tòa băng cung cũng xảy ra những biến hóa nghiêng trời 
lệch đất, đất bằng từ từ dâng cao, hình hành những bậc thang lên xống; một số bệ tượng Phật 
chìm xuống, để những bệ khác lớn hơn lại nhô lên. Lúc này tòa băng cung trông hệt như bên 
trong một công xưởng chế tác bằng băng vậy, vô số máu móc hoạt động liên tiếp không ngừng, 
phát ra đủ thứ âm thanh của các loại nhạc khí, đồng thời điều chỉnh biến hóa cả dáng mạo bên 
ngoài. 


Chú Thích 


1. Có các tên gọi khác, là Thiết Luân Vi Sơn, Luân Vi Sơn, Kim Cương Sơn, Kim Cương Vi Sơn. Trong thế giới 
quan Phật giáo, Tu Di Sơn là trung tâm, có tám núi tám biển vây quanh, ngoài cùng là ngọn núi bằng sắt thép, gọi 
là Thiết Vi Sơn, tức là ngọn núi vây bọc cả bốn biển xung quanh Tu Di Son. 


2.Trượng Trung Hoa = 3, 33 mét. 


Trang 1.068/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24 - Cực Nam Wiếu 


Khi tất cả hoàn thành, một tòa cung điện còn huy hoàng hơn, hùng vĩ hơn sừng sững hiện lên 
trước mắt mọi người. Nếu nói tòa băng cung khi nãy họ thấu đã có thể coi là kỳ tích của kiến 
trúc nhân loại, vậy thì giờ khắc này đây, điều họ trông thấy chỉ có thể là kù tích của hãng phim 
hoạt hình Dreamwork sáng tạo ra mà thôi. Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấu choáng 
váng mặt mày, trí tuệ của con người quả là vô cùng vô tận, riêng những biến hóa trước mắt đây 
thôi cũng đã khiến ông không sao tưởng tượng nổi rồi. Còn Nhạc Dương chỉ có thể khẽ kinh 
ngạc thốt lên một tiếng: "Ôi chà..." 


"Ôi chà... ôi chà.. ôi chà" tòa băng cung lập tức phóng đại tiếng kêu của Nhạc Dương lên mấu 
lần, vô số tiếng vọng cùng lúc vang lên. Cương Nhật Phổ Bạc vội kéo Nhạc Dương sang một 
bên, cảnh cáo anh chàng: "Chỗ cậu đứng vừa hay lại chính là vị trí hồi âm ở cửa Đông Nam, ở 
trong đâu thì nói năng nhỏ nhẹ thôi. Kỳ thực, tòa cung điện nghìn năm tuổi này đã sắp không 
trụ được nữa rồi. " 


Cửa lớn vừa mở, Cương Lạp liền tung tăng chạy vọt vào trong, nhảy tót lên trên Liên hoa bảo 
tọa, chỗ ấu rõ ràng là nơi nó thích nằm nhất. Ở trên đài cao, ánh dương rực rỡ, quảng sáng bảu 
sắc tựa như ánh đèn sân khấu chiếu lên thân thể nó, làm bộ lông trắng bạc cũng ánh lên nhiều 
màu sắc rực rỡ. 


Mọi người đều mang theo một tâm trạng thành kính cất bước tiến vào tòa cung điện thần thánh, 
khi đến gần những bức điêu khắc thần kỳ từ băng tuyết hơn nữa, ánh sáng rực rỡ bảy màu khiến 
người ta dâng trào một thứ cảm giác không chân thực. Sắc màu trong mộng ảo, cung điện trong 
mộng ảo, tất cả, đều chỉ như một giấc mộng. Ngước nhìn những màu sắc mê ảo, nghe tiếng 
Phạn âm vắng đến từ chốn xa vời, mọi người đứng đối mặt với tường băng, trước mắt không ngờ 
lại xuất hiện ảo ảnh. Trác Mộc Cường Ba thấy mình và em gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh nô 
đùa vui vẻ; đội trưởng Hồ Dương thấy mình đang nắm chặt hai tay vợ lúc cô sắp sinh nở; giáo sư 
Phương Tân nhìn lại khoảnh khắc con trai mình lên máy bay rời khỏi đất nước; Trương Lập thấy 
mình và mẹ và cả một bóng hình cao lớn mơ hồ cùng dựa vào nhau đầy hạnh phúc; Nhạc 
Dương thấy cô chú mình đang hết nước hết cái dễ dành khuyên nhủ một thằng bé không chịu 
ăn cơm; Ba Tang thì trông thấu những đồng đội năm xưa đang chỉnh đốn lại đội ngũ để xuất 
phát, ai nấy đều cười đùa vui vẻ; Đường Mẫn thì thấy con thuyền cá nhỏ neo bên bờ biển và cô 
bé mái tóc đẫm hơi sương cùng với cậu bé trai đang ngồi ở đầu thuyền đẩy mái chèo; còn Lữ 
Cánh Nam thì thấy tòa cung điện thâm nghiêm sừng sững, cùng những trưởng lão uy nghiêm và 
cả bức tranh của người đàn ông trẻ tuổi ấy nữa; duy chỉ Lạt ma Á La lòng sáng như gương, 
không hề bị ảo giác quấy nhiễu. 


Tiếng nhạc trời tiêu tán, ánh dương cũng dần bị sương mù ngăn trở, quảng sáng bảy màu từ từ 
khuất đi, chỉ để lại một vòng những tác phẩm điêu khắc bằng băng long lanh rực rỡ. Mọi người 
bấy giờ mới sực tỉnh khỏi ảo giác. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhìn lại những thời khắc khó quên 
nhất trong cuộc đời mình, tâm trạng kích động vô cùng. Lúc này lại nghe thấy một tràng tiếng "u 
uu” chói tai, Nhạc Dương liền hỏi: "m thanh gì thế? " 


Cương Nhật Phổ Bạc ngấng đầu, nhìn đỉnh vòm nói: "Tôi đã nói rồi mà, tòa cung điện này sẽ 


Trang 1.069/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sập bất cứ lúc nào mà." 


Lạt ma Á La nghe mà tim như thắt lại, vội hỏi: "Sao lại thế? Chẳng phải nó đã sừng sững đứng 
đây cả ngàn năm qua rồi sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười đáp: "Đúng vậy, tuy rằng cổ nhân đã thêm vào trong băng một 
số vật chất đặc thù, khiến nó trở nên kiên cố bền vững, nhưng dù sao thì cũng chỉ là băng đá, 
giờ cả dòng sông băng này đều sắp tan chảy ra rồi, làm sao chúng tồn tại một mình được." Anh 
ta chỉ vào hàng trụ băng phía bên ngoài nói tiếp, "Vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ, những cột trụ nàu 
phải to gấp đôi bây giờ, nhưng hiện tại thì chúng đã không thể nào chống đỡ được dòng sông 
băng trên đỉnh nữa rồi, âm thanh vừa nãy, chính là do chúng và dòng sông băng bên trên 
nghiêng lệch va chạm phát ra. Còn cả những khe băng, mới rồi chúng ta đi qua đó, trước đây tất 
cả đều có một tầng băng phủ lên bên trên, chỉ có điều giờ đã tan hết cả rồi, đặc biệt là khoảng 
gần hai mươi năm nay, sông băng tan chảy rất ghê gớm. Nghe nói, khi tổ tiên chúng tôi phát 
hiện ra tòa băng cung này, sông băng còn vươn xuống dưới núi mấy chục dặm, lối vào của cung 
điện kéo dài ra tận bên ngoài sông băng, có đường lớn, thông được cả xe ngựa, còn giờ thì tất 
cả chúng đều đã cùng biến mất với dòng sông băng rồi." 


Than thở một hồi, Cương Nhật Phổ Bạc chợt lớn tiếng gọi: "Cương Lạp, xuống đây, đã bảo màu 
không được lên trên ấu cơ mài " 


Chỉ thấy Cương Lạp cuộn tròn mình trên đài sen, miệng cắn lấy đuôi, chốc chốc lại dừng lại 
nhìn xuống mặt băng, dùng lưỡi sửa sang bộ lông trắng toát của mình, tựa hồ đang rất hân 
thưởng nhan sắc của mình vậu. 


Lữ Cánh Nam nói: “Tòa cung điện này hùng vĩ kỳ lạ, song không phải là nơi chúng ta dừng 
chân, tiếp tục đi thôi. " 


Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Qua bậc cấp này đi thẳng về phía trước, là có thể đi ra từ cửa chính 
Tây, con đường này có thể xuyên qua sông băng. Tôi chỉ biết đến đâu thôi, đường phía sau như 
thế nào thì không thể giúp mọi người được nữa." 


Lạt ma Á La lại nói: "Đợi... đợi thêm một chút nữa đi, để tôi ngắm thêm một chút nữa. " 
Lữ Cánh Nam lấu làm khó hiểu: "Đại sư Á La? " 


Lạt ma Á La nói: "Nếu tôi đoán không lầm, nơi đây chính là một trong Tứ Phương miếu — Cực 
Nam miếu öó.” 


"Gì cơ? ", "Gì hả", "Đại sư nói gì vậy? " Mấy tiếng kêu kinh hãi cùng thết lên. 


Lạt ma Á La như bịt tai làm ngơ, tiếp tục nói: "Cực Nam miếu hay còn gọi là Tuyết sơn thủy tinh 
miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của Đàn thành, chia 
làm ba tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là Pháp khí châu bảo các, tầng trung là Kinh điển 
các, tầng hạ là điện đường thờ tượng Phật, trên mái và tường ngoài của các tầng lần lượt được 
chạm vẽ bốn vòng Luân hồi đồ, đi quanh chùa một vòng, tổng cộng có một trăm lẻ tám băng 
tinh Pháp luân, cao ba trượng, nặng chín nghìn chín trăm cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy 
pháp luân này một vòng, thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường một nghìn lần, đạt 
được chính pháp thân; người xoay chuyển cả một trăm linh tám pháp luân, có thể khiến chúng 
sinh trong lục đạo luân hồi thả đều hưởng an lạc." 


Trang 1.070/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Cực Nam miếu? Nơi đây chính là Cực Nam miếu? " Trác Mộc Cường Ba hoang mang nhìn 
quanh quất, tòa cung điện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người nàu, rốt cuộc còn tàng ẩn 
bí mật gì nữa? Gã hỏi: "Tại sao, tại sao lại hoàn toàn khác với những gì tôi và cha tôi biết vậy? " 


Lạt ma Á La nói: "Tứ phương miếu vốn là những nơi cực kỳ bí mật, sau khi xâu dựng, người đời 
chỉ biết đến tên chúng, chứ không hề biết bốn công trình này nằm ở nơi đâu. Hơn nữa, Tứ 
phương miếu này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của vương triều Thổ Phồỏn, mà còn đại 
diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của cả vương triều, có thể nói, năm xưa việc xây dựng Tứ 
phương miếu này còn gian nan khó khăn hơn cả xâu dựng Bố Đạt La cung nữa. Về sau trải qua 
chiến loạn liên miên, lại càng không thể tra lại được, người đời sau nhớ lại chuyện xưa, có kẻ thì 
dựa vào niên đại của cổ miếu mà suy đoán ra Tứ phương miếu, có người lại dựa vào quy mô 
kiến trúc và giá trị lịch sử để làm căn cứ đoán định. Vì vậy, Tứ phương miếu liền có rất nhiều tên 
và địa chỉ khác nhau, nhưng trong số đó có thể nói rằng không có một ngôi Tứ phương miếu 
thực sự nào. Chớ quên rằng, Tứ phương miếu là bốn ngôi Trấn Biên miếu được Tạng vương 
Tùng Tán Can Bố xây dựng sau khi thống nhất cao nguyên, chúng không ở khu vực trung tâm 
cao nguyên, mà là ở biên giới Thổ Phồn năm đó. Muốn tìm Tứ phương miếu, trước tiên phải 
làm rõ xem biên giới Thổ Phôn vào thời Tùng Tán Can Bố là ở đâu, mà vấn đề này thì chỉ e các 
học giả chuyên gia ngày nay rất khó mà vạch ra chính xác được." 


Trương Lập liền lên tiếng: "Nói như vậy thì, trước mắt chúng ta đây chính là ngôi Cực Nam miếu 
bị dọn đi sạch sẽ ư? Nơi này núi cao đường hiểm, làm sao họ chuyển được tượng Phật và bao 
nhiêu vật báu tới đâu nhỉ, rồi sau đó làm sao lại chuyển đi được nữa? " 


Nhạc Dương bước lên bậc cấp bằng băng: "Nếu nói đây chính là Cực Nam miếu, vậy thì vết tích 
con đường chúng ta phát hiện chỗ lưng chừng núi không phải cổ đạo Đường - Phiên rồi, mà 
chắc là con đường xưa dẫn thẳng đến Cực Nam miếu, chẳng phải chú Cương Nhật Phổ Bạc vừa 
nói, ngàu xưa có cả đường lớn thông được xe ngựa hay sao? Chắc là thời thượng cổ có một con 
đường cho xe ngựa đi thẳng tới chỗ này, chỉ là giờ đâu ngọn núi cũng đã thay hình đổi dạng, vậy 
nên chúng ta mới không tìm thấu con đường đó mà thôi. À, phải rồi, Cực Nam miếu này có lẽ là 
do Đạo quân Ánh sáng canh giữ thì phải, ở đâu dường như không có tăng xá, chẳng trách ở lưng 


1t 


chừng núi lại thấy nhiều nham động như thế. 
Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Vậy thì cũng giải thích được tại sao huyện Đạt 


Mã lại được gọi là Ngao châu. Năm xưa có một cánh thuộc Đạo quân Ánh sáng trấn thủ ở đâu, 
tất nhiên là họ sẽ dẫn theo chiến ngao đến, những con chó ngao dũng mãnh nhất, trung thành 
bảo vệ chủ nhân nhất, đó chính là hậu duệ của chiến ngao mài " Trác Mộc Cường Ba nói: "Còn 
cả lũ sói kia nữa, chúng có thể nghe hiểu lang tiêu, e là cũng chính vì nguyên nhân này. Chúng 
là những con sói người Qua Ba để lại. " 


Trương Lập nói: "Khả năng này chắc không lớn lắm chứ, cả nghìn năm trôi qua rồi, lẽ nào 
chúng nó vẫn nhớ được? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cậu không hiểu rồi, tri thức của loài sói đều là truyền thừa trong gia 
tộc, chỉ cần bầy đàn nhà chúng không bị giết sạch, chúng sẽ đem những tri thức mình học được 
truyền hết cho các đời sau, đời sau nữa." 


Lữ Cánh Nam nói: "Vậy thì, sử sách chép răng, những châu báu hồi môn và các tượng Phật của 


Trang 1.071/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Văn Thành công chúa xuất hiện lần cuối trước mặt người đời chính là ở huyện Đạt Mã, rốt cuộc 
là do Đạo quân Ảnh sáng mang từ nơi khác đến đây? Hay là mang báu vật trong Cực Nam miếu 
chuyển đến một nơi nào khác? " 


Nhạc Dương tiến thêm một bước nữa: "Vậy tấm bản đồ trong tau chúng ta thì sao, rốt cuộc là nó 
dẫn chúng ta đến Bạc Ba La, hay là chỉ đến toàn Cực Nam miếu này? " 


"Chắc không phải Cực Nam miếu đâu, " Lữ Cánh Nam lắc đầu nói, "cần làm cho rõ trình tự lịch 
sử, trước tiên là Đạo quân Ánh sáng mang hết châu báu tượng Phật trong Cực Nam miếu đi, rồi 
sau đó mới xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Bạc Ba La xây xong, chiến loạn kết thúc, sứ giả mới 
trở lại Tây Tạng, mang theo truyền thuyết về Bạc Ba La thần miếu, đồng thời để lại tấm bản đồ 
này. Khi ấu, sứ giả hiển nhiên biết rõ Cực Nam miếu đã bị vơ vét sạch trơn, tại sao còn vẽ một 
bức bản đồ đưa chúng ta tới đây làm gì nữa? Vì vậu, suy luận của các chuyên gia có khả năng lớn 
hơn... phía sau những ngọn núi này còn một khe núi khác, giống như thôn Nạp Lạp vậy, Bạc Ba 
La, được ẩn giấu chính trong nơi đó." 


Đi bên trong tòa băng cung biến hóa khôn lường này cứ như thể đang xuyên qua hành lang 
không gian vậy, Nhạc Dương và Trương Lập cầm đèn pin chiếu rọi khắp phía, trầm trồ xuứt xoa 
trước sự biến ảo của ánh sáng cũng như kết cấu điêu khắc băng. Giáo sư Phương Tân thì chán 
nản nhìn màn hình máy tính, tòa thủy tỉnh cung mà ống kính máy quay ghi lại, chỉ là một đám 
màu sắc lốm đốm loang lổ, không thể nào ghi lại được hết toàn bộ kỳ quan kiến trúc này được. 


Bậc thang băng vừa dài vừa trơn, Đường Mẫn thắc mắc: "Tại sao phải xây bậc thang cao thế nàu 
nhỉ? " 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Cô bé con, đây chính là chỗ tinh diệu trong kỹ nghệ kiến trúc của 
người xưa đấy, những bậc thang này một là có thể tôn lên vẻ uy nghiêm và trang trọng cho 
tượng Phật, hai là để những tín đồ đến triều bái tượng Phật có lòng thành trong tâm, không trải 
khó khăn, làm sao đắc được chân kinh? Cô nhìn đi, đến cả những đôn băng bên cạnh bậc cấp 
cũng rất được chú ú, thử nghĩ mà xem, khi đặt pháp khí lên những đôn băng này, thoạt nhìn 
không phải như đang lơ lửng trên không hay sao? ” 


Nhạc Dương chợt lên tiếng: "đội trưởng Hồ, hình như không phải thoạt nhìn giống như đang lơ 
lửng đâu, anh nhìn kia kìa, kia không phải đang lơ lửng thì là gì? " 


Mọi người đưa mắt nhìn, chỗ ánh đèn của Nhạc Dương trỏ tới, một đài sen băng đường kính độ 
hai mét đang lơ lửng trên không trung, từ từ chuuển động. Trương Lập há hốc mồm thết lên: 
"Đây... đâu... động lực ở đâu ra vậy? ” 


Cương Nhật Phổ Bạc liền giải thích cho mọi người: "Gió, là sức gió. Cụ thể như thế nào thì tôi 
cũng không biết, tôi chỉ biết người xưa đã làm rất nhiều thứ bên ngoài sông băng để dẫn cuồng 
phong trên núi tuyết vào bên trong, chuyển hóa và tích trữ chúng lại. Nâng những pho tượng 
Phật khổng lồ, mở cửa lớn băng cung, chuyển động băng pháp luân, tất cả đều là nhờ vào sức 
gió. Chẳng những vậy, ở đâu vốn có rất nhiều cơ quan khác, tổ tiên chúng tôi đã phải tốn rất 
nhiều sinh mạng mới làm rõ được nguồn gốc và tác dụng của những chết lấy ấy." 


Trương Lập lấy làm kỳ quái nói: "Chú Cương Nhật Phổ Bạc, gia tộc chú không phải rất lợi hại 
hay sao, những cơ quan ấy, theo lú mà nói..." 


Trang 1.072/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu: "Cậu không biết những người thiết kế cơ quan ấy lợi hại thế nào 
đâu, có thể nói mỗi cơ quan đều là do thiên tài thiết kế ra. Tạm chưa nói chuyện gì khác, chỉ 
riêng chất liệu thôi, nghe các bậc tiền bối kể lại, ám khí ở trong đây toàn bộ đều làm bằng băng, 
mắt thường căn bản không thể phát hiện ra được, nhiều vị tổ tiên nhà tôi còn chưa hiểu chuyện 
gì xảy ra thì đã..." Anh gượng cười một tiếng, đoạn nói tiếp: "Nếu đúng như vị pháp sư này nói, 
tòa Cực Nam miếu này chính là nơi Đạo quân Ánh sáng trấn thủ, vậy thì có thể chết bởi cơ quan 
của Đạo quân Ánh sáng chính thống tôi nghĩ những bậc tổ tiên ấu cũng có thể nhắm mắt được 
rồi. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm hay sao? " 


Cương Nhật Phổ Bạc cười cười, nói ngắn gọn: "Yên tâm đi, trước ảnh hưởng của thiên nhiên, 
những cơ quan ấu đều đã bị phá hủy từ lâu rồi." 


Mọi người đều hiểu rõ Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nghĩa là gì. Đường Mẫn lẩm bẩm: "Vẫn là 
con người thôi. ” 

Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái nữa, phía trước một bảo 
tọa, lại có một tấm gương băng to tướng, còn cao hơn cả Trương Lập. Bước lại gần, mới phát 
hiện bên trong tấm gương băng ấy còn một tấm gương tròn nhỏ nữa, khoảng cách giữa hai mặt 
gương tắm khoảng gần năm mươi centimet, không biết là để làm gì. Đang tò mò, đột nhiên 
trong gương xuất hiện một con thú lớn hung dữ, cái miệng to như chậu máu, dẫu một phát nuốt 
chửng cả ba Nhạc Dương cũng không nề hà gì, làm anh chàng sợ giật bắn mình, cuống cuồng 
giật lùi về sau. 


Con thú khổng lô ấy lại từ phía sau tấm gương chui ra, Nhạc Dương giờ mới nhìn rõ, nào có 
quái thú gì đâu chứ, rõ rành rành là Cương Lạp. Cương Lạp mắt cong như vắng nguyệt, cười 
"khục khục” mấy tiếng. Nhạc Dương chiếu đèn pin vào, nói: "Cương Lạp, mày là đồ hư đốn! " 
Cương Lạp lại rụt đầu vào phía sau tấm gương băng, liền tức khắc biến thành một con thú 
khổng lồ nhe nanh múa vuốt dọa Nhạc Dương. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ứm, người xưa đã lợi dụng một cách hoàn hảo tính chất phản xạ và 
chiết xạ của ánh sáng, chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một bức tượng Phật nhỏ, nhìn tứ phía 
chính diện sẽ là một pho tượng khổng lỗ cao đến mấy trượng. Trí tuệ của cổ nhân thật đáng 
kinh ngạc đói ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc: "Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là kết tinh 
của trí tuệ nhân loại mà, lẽ ra phải đẻ toàn thế giới biết đến. Cương Nhật Phổ Bạc, tại sao anh 
không báo với nhà nước chứ? Tại sao các người phải chôn dấu bí mật này? " Cương Nhật Phổ 
Bạc đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi lại nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, thở dài: 
“Trong gia tộc chúng tôi, bất cứ người nào biết đến nơi này, đều phải thề độc, lời nguyên ấy vô 
cùng đáng sợ, mọi người không thể hiểu nổi đâu. Tóm lại, bất cứ thành viên nào trong gia tộc, 
nếu dẫn hoặc nói cho người nào đó không phải thành viên trong gia tộc về bí mật này, y sẽ mất 
đi thứ quý giá nhất trong đời mình..." 


Đội trưởng Hồ Dương khuywên giải: "Anh không nên tin vào những lời thề như thế..." 


"Đủ rồi! " Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm giọng nói, "Mười mấy năm trước, tôi cũng từng nghĩ thế, 


vậu nên Lạp Chân đã dẫn đội khảo sát khoa học của nhà nước vào đại tuyết sơn, vậy nên... tôi 


Trang 1.073/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình..." Giọng Cương Nhật Phổ Bạc bỗng trở nên 
nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "A quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh, không ai ở đâu có thể trách 
anh được.: Đường Mẫn cũng u uất nói: "Chẳng trách chú Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nào cũng 
không chịu thừa nhận là chú ấy dẫn chúng ta đến đây, chú ấy yêu vợ quá mài " Nói đoạn, cô lại 
ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, nét mặt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. 


Trong chính điện có năm chiếc bệ thấp, Trác Mộc Cường Ba lúc này đang quan sát con mãng 
xà có đôi cánh quấn chặt lấy chiếc Tu Di tọa ở chính giữa, con mãng xà này toàn thân đầy vảu, 
thân thể vừa hay quấn tròn một vòng xung quanh chiếc tọa tượng trưng cho thế giới Tu Dị, 
trông sống động như thật, phảng phất như đang từ từ chuyển động. "Kukulcan!l " Trác Mộc 
Cường Ba bật thốt lên thành tiếng. 


"Gì hả, cậu nói con rắn này ấu hả? " Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Không, đâu có lẽ là con rắn biết 
bay trong tín ngưỡng Bản giáo, đồng thời trong Ấn Độ giáo, nó lại tượng trưng cho sự đản sinh 
vũ trụ. Cậu nhìn mà xem, con rắn này có vảy, chắc là sau khi Văn Thành công chúa mang hình 
ảnh con rồng ở Trung Nguyên dẫn nhập vào Tây Tạng, hình dáng nó mới có sự thay đổi như 
vậu. Mọi người cũng trông thấy rồi đấy, tòa băng cung này không chỉ là kết cấu dạng thức của 
Tạng truyền Phật giáo, đồng thời còn gìn giữ rất nhiều thứ của Bản giáo, chứng tỏ rằng, giai 
đoạn đầu khi Tạng vương Tùng Tán Can Bố tiến hành cải cách tôn giáo tín ngưỡng, hoàn toàn 
không phải làm kiểu đuổi tận giết tuyệt, mà là từ từ tiến hành cải cách." 


Trương Lập ở bên cạnh nói: "Nhạc Dương, lại đâu mà xem, băng ở chỗ này khác với những chỗ 
khác.” 


Nhạc Dương lại nhìn, chỉ thấy tầng băng ở chỗ bảo tọa ấy ánh lên một sắc vàng óng ánh, chiếu 
đèn pin vào, lại càng rực lên ánh kim quang rực rỡ, anh chàng liền buột miệng thốt lên: "Chắc 
không phải là vàng đấu chứ? " 


Giáo sư Phương Tân lên tiếng: "Chính là vàng đấy. Cậu chưa học về hoạt động khuếch tán của 
các phân tử à? Khi tượng Phật vàng đặt trên bệ băng một thời gian dài, phân tử vàng và phân tử 
băng sẽ thẩm thấu lẫn nhau, để lại trên mặt băng sắc vàng nhàn nhạt." 


"Đợi chút đã, Nhạc Dương cậu đừng cử động... hướng ánh đèn qua đây." Trương Lập nắm chặt 
cánh tay cầm đèn chiếu của Nhạc Dương, tròn mắt lên quan sát kỹ lưỡng vách băng phía sau 
chiếc bệ, đoạn nói: "Giáo sư, ông xem trong mặt băng này hình như có người thì phải? Chỉ khi 
nào Nhạc Dương chiếu như vậy thì mới có, khẽ động đậy là biến mất luôn.” 


Giáo sư Phương Tân vừa nhìn, liền thích thú reo lên: "Giỏi thật, đây có lẽ là hiện tượng tương tự 
như hình ảnh laser lập thể vậu. " 


Trương Lập lấy làm ngạc nhiên thốt: "Hình ảnh laser lập thể, ở đây? Chẳng lẽ người xưa cũng 
có kỹ thuật này sao? ” 


"Không, không, " giáo sư Phương Tân lắc đầu nói, "không phải vậy, kỹ thuật tạo dựng hình ảnh 
laser lập thể là thông qua hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thay đổi sự sắp xếp của những phân tử 
cực nhỏ bé, lưu giữ hình ảnh lên phương tiện truyền dẫn nào đó, đây là một quá trình vô cùng 
phức tạp. Nhưng chất băng thuần như ở đây hoàn toàn có thể làm vật truyền dẫn, đồng thời lớp 


Trang 1.074/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phân tử vàng trên bề mặt bảo tọa chính là các vi hạt, nếu đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào 
làm biến động vị trí của chúng, thì có thể tạo ra sự trùng hợp, in hình ảnh vào trong tầng băng. 
Đây không phải kỹ thuật của cổ nhân, mà là hiện tượng quang học ngẫu nhiên xảy ra trong thế 
giới tự nhiên, cũng giống như là "hải thị thần lâu” vậu, hết sức hiếm thấy. Dịch đèn chiếu xuống 
thấp chút nữa, chảm chậm thôi, nói không chừng, chúng ta sẽ thấu ảnh tượng lập thể của nơi 
này mấy trăm năm trước hoặc thậm chí là mấy nghìn năm trước đó." 


Khi hình ảnh trong tầng băng dân dần hiện rõ, quả nhiên trông hệt như hình ảnh laser lập thể 
vậu. Nhưng Nhạc Dương chỉ thấu cổ tay đau nhói lên, vội hét toáng: "Anh làm cái trò gì vậu, cổ 
tay tôi sắp gãy lìa ra rồi! " 


Trương Lập bóp chặt cổ tau Nhạc Dương, chỉ vào bóng người trong tầng băng nói: "Đây là... đâu 
là... đâu là mưu sát! ” 


Trang 1.075/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 22 - Tuyệt Vong 


Giáo sư Phương Tân cũng hoàn toàn thẫn thờ, hình ảnh lập thể trong tầng băng tổng cộng có 
ba người, hiện tượng quang học ấy khiến cả nét mặt mỗi người cũng giữ lại hoàn toàn, thật khó 
mà tưởng tượng nổi. Một người đàn ông mắt ba góc, quần áo rách rưới nằm dưới đất, trên mặt 
có một vết sẹo đáng sợ, nhìn có vẻ như người này được hai người còn lại cứu đưa đến tòa băng 
cung này. Trong hình ảnh lập thể đó, y đang trợn mắt cười điên cuồng, một tay chống người 
lên, tay kia thì nhanh chóng đâm thứ gì đó vào lưng người phụ nữ đứng trước mình. 


Bên trong trang phục leo núi của người phụ nữ ấy là cổ áo kiểu dân tộc Tạng, cô xoay lưng vẻ 
phía tên hung thủ, đang lục lọi gì đó trong túi áo đựng đồ cấp cứu, nét mặt đầy vẻ lo lắng quan 
thiết, rõ ràng trong khoảnh khắc bị lưu hình ảnh vào tầng băng này, cô vẫn chưa hề có cảm giác 
đau đớn. Bên cạnh cô gái là một thành viên khác trong đội leo núi, chiều cao, nét mặt trông 
cũng có mấy nét giông giống Trương Lập, trên trang phục còn in cả quốc kỳ Trung Quốc, anh 
ta đang vươn tay chộp lấu cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra, tựa như đang hét lên cảnh báo. 
Nhìn y phục và ba lô trên lưng ba người này, có thể thấy thời gian của hình ảnh lập thể này cách 
hiện tại không xa lắm, Nhạc Dương tựa như sực nhớ ra điều gì đó, anh run run giọng, cất tiếng: 
"Chú... chú Cương Nhật Phổ Bạc! " 


Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh đầu lại, thấy ba người bọn Nhạc Dương đang ngây ngần ra nhìn 
vào vách băng, liền nghi hoặc bước lên thêm mấy bước nữa, đã trông thấy trong bức vách như 
có sự lạ gì. Anh liền dừng bước, đứng thẫn thờ ra khoảng hai giây, rồi lại bước lên mấy bước 
nữa, sắc mặt bắt đầu biến đổi, thêm một hai bước nữa, tau chân liền lạnh toát run lên bản bật, 
rồi bất chợt lao vút tới như mũi tên, tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Cương Nhật 
Phổ Bạc lao thẳng tới trước vách băng, cổ họng hét lên: "Lạp Chân..." chỉ gọi được một cái tên 
ấu, rồi không sao thốt lên nổi thêm tiếng nào nữa. 


Không ngờ quả nhiên lại là vậy, Nhạc Dương nghe thấy tiếng Cương Nhật Phổ Bạc gầm thét, 
đột nhiên thấu trong tim mình đau thắt lại mà không hiểu vì sao, nếu chẳng phải Trương Lập 
vẫn nắm chặt cánh tay, suýt chút nữa anh đã không giữ vững được ngọn đèn chiếu kia rồi. Còn 
Trương Lập thì cũng như bị ma nhập, cứ bấu chặt cổ tau Nhạc Dương, đờ ra bất động. 


Bàn tay run rấu của Cương Nhật Phổ Bạc mò mẫm trên bức tường băng, nét mặt Lạp Chân sao 
mà rõ ràng đến thế, tựa hồ như ở ngay trước mắt, cô vẫn xinh đẹp, vẫn vui tươi, lúc nào cô cũng 
chỉ nghĩ cho người khác, cái tên ở phía sau kia, hắn muốn giết em đó! Ánh mắt ác độc ấu làm 
trái tìm Cương Nhật Phổ Bạc nhỏ m áu, đột nhiên, anh ta cũng không còn phân biệt được đâu là 
ảo giác đâu là sự thật nữa, anh muốn lao vào cứu Lạp Chân, muốn cản tên xấu xa tàn bạo đó 
lại! Anh giơ cao nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào mặt băng, anh phải phá vỡ chướng ngại vật 
này, để có thể đến bên Lạp Chân một lần nữa. 


Bức tường băng đó đã gần ngàn năm không tan chảy, cứng còn hơn sắt thép bê tông, đầu nắm 
tau làm sao có thể đập vỡ cho nổi. Sau mấy cú đấm, trên mặt băng đã tóe ra mấy bông hoa 
máu, bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy mà thảy đều kinh hoàng biến sắc, duy chỉ có Cương 
Nhật Phổ Bạc là hoàn toàn không cảm giác gì, cứ vung nắm tay đấm lên, một đấm, rồi lại một 
đấm nữa giáng thẳng xuống bức tường băng. Anh ta phải phá vỡ chướng ngại chắn đường này, 


Trang 1.076/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


anh ta phải cứu Lạp Chân ra khỏi nơi đây! 


Trác Mộc Cường Ba xông lên ngăn chặn Cương Nhật Phổ Bạc lại, nói: "A quả, vô dụng thôi, a 
quả! Anh đừng tự làm tổn thương mình nữal Chị Lạp Chân sẽ đau lòng lắm đấy! Nhạc Dương, 
chiếu đèn ra chỗ khác đil " 


Cổ tau Nhạc Dương đang bị Trương Lập giữ chặt ở đó, anh cũng không làm gì được nữa. 


"Cậu bỏ tôi ra, Lạp Chân ở bên trong kia kìal Cậu bỏ tôi ra..." Cương Nhật Phổ Bạc ra sức vùng 
vẫu, rồi đột nhiên khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ, bị thương mà vếu ớt, bất lực cô đơn mà 
tĩnh mịch, bao nhiêu ngày đêm chờ ngóng, bao nhiêu nhớ nhung sầu thảm, tất cả đều hóa 
thành nước mắt trào tuôn ra như suối trong một khoảnh khắc này. Cương Lạp tiến lại gần, dịu 
dàng liếm nước mắt cho Cương Nhật Phổ Bạc, thấu mằn mặn, nó ngoảnh đầu lại nhìn, bên 
trong tầng băng kia là nữ chủ nhân mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Không phải họ đang 
cứu gã đàn ông kia hay sao? Tên kia làm gì với nữ chủ nhân vậy? Nó có thể đọc hiểu lòng người, 
nhưng lại không sao hiểu nổi, quan hệ giữa người với người, cớ sao phức tạp đến thế... 


Cương Nhật Phổ Bạc mệt mỏi dựa người lên bức tường băng, chiếc mũ lông cáo rơi xuống đất, 
tựa như một người bệnh nặng chỉ còn thoi thóp hơi thở, hai mắt trống rỗng thẫn thờ. Đối mặt 
với tình huống bất ngờ này, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không nghĩ ra được chủ ý 
gì, đành nhao nhao khuyên giải Cương Nhật Phổ Bạc, Nhạc Dương cũng thấp giọng khuyên: 
"Chu à, chớ nên..." 


Lời còn chưa nói dứt, Cương Nhật Phổ Bạc đã bất ngờ nổi trận lôi đình. Anh ta nhảy dựng lên, 
lao vút tới bên cạnh bệ tượng, tóm chặt lấy cổ áo Nhạc Dương, nhấc bổng anh chàng lên. "Tại 
sao cậu lại chiếu đèn loạn xạ lên như thế! " Cương Nhật Phổ Bạc lại nghiến răng ken két, cơ 
mặt giật giật, gào lên như nát gan xé phổi, "Tại sao cậu lại gọi tên tôi! " Mười bảy năm rồi, mười 
bảy năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết cô liêu, anh ta vẫn tin tưởng và kiên trì, giờ đây, hụ 
vọng mười bảy năm ấy đã vỡ vụn! Tất cả lửa giận anh ta dồn hết cả vào Nhạc Dương. Nhạc 
Dương cũng im lặng không lên tiếng, để mặc cho Cương Nhật Phổ Bạc lắc qua lắc lại rũ rượi. 
Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, tựa như con sói bị thương trên chốn thảo nguyên 
hoang dã phẫn nộ gào rú lên với trời xanh thăm thắm, Nhạc Dương có thể hiểu được, bởi anh 
cũng từng mất người thân. Trong lúc bị rung lắc ấu, anh đột nhiên nhận ra, mái tóc xám bạc của 
Cương Nhật Phổ Bạc không ngờ cứ rơi tróc xuống từng mảng lớn, trong chốc lát đã già đi mấy 
chục tuổi, ngọn lửa sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. 


"Bình! " Cương Nhật Phổ Bạc ép mạnh Nhạc Dương lên vách tường băng. Trác Mộc Cường Ba 
vội lớn tiếng can ngăn: "A quả." 


Cương Nhật Phổ Bạc giật mình sực tỉnh, buông Nhạc Dương ra, mặt hướng về phía vách băng, 
khẽ nói: "Xin lỗi." 

Nhạc Dương lắc đầu: "Tôi không sao, chú Cương Nhật Phổ Bạc, tôi hiểu được tình cảm của chú, 
chú..." 


Cương Nhật Phổ Bạc xua mạnh tay: "Các người đi đi, để tôi yên tĩnh ở đây một mình. Đi qua 
tòa băng cung này là ra khỏi sông băng lớn rồi, con đường tôi biết cũng chỉ đến đây mà thôi, 
không giúp gì hơn được nữa đâu.” 


Trang 1.077/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Chú Cương Nhật Phổ Bạc..." 
"Đi đi." 
Lúc nàu, Ba Tang chọt lên tiếng: "Tôi biết tên hung thủ đó." 


Cương Nhật Phổ Bạc tựa như không nghe thấu, ngược lại chỉ có Trương Lập kích động kêu lên: 
"Anh nói gì? Anh Ba Tang, anh biết tên hung thủ đó thật à? Hắn là ai, hắn ở đâu? " 


Ba Tang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc nói: "Hắn tên là Tây Mễ, cũng giống như tôi, là một con 
nhện! ” 


Trương Lập vội nói: "Tôi nhớ chẳng phải anh Ba Tang đã nói là, cả đội Nhện Xanh cùng anh 
vào núi tuyết, chỉ có mình anh là sống sót trở ra thôi mà? Dứt lời, liền thấy Nhạc Dương ở bên 
cạnh náy mắt lia lịa. 


Ba Tang nói: "Ừm, lần cuối cùng đó, đích thực là chỉ có một mình tôi sống sót trở về, nhưng tên 
đó, hắn không tham gia vào lần đó.” Trương Lập ngây ra nhìn sắc mặt Ba Tang vẫn lạnh lùng 
hờ hững như thế, không thể nhận ra chút gì khác lạ. Nhưng ai ngờ được, trong đầu Ba Tang lúc 
này đang trào dâng cuộn sóng. 


"Tâu Mễ! Là mày! Rốt cuộc mày đã làm gì rồi! " 
"Đội trưởng... tôi, tôi, tôi cũng chỉ là hết cách..." 
"Là mày đã dẫn chúng đến đây! Chúng tao đã bị mày hại chết rồi! " 


"Nếu tôi không làm vậy, tôi... tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất..." 


"Muốn tao giúp mày, được thôi, hãy tìm giúp tao một người..." 
"Nếu hắn chết rồi, thì đào xương cốt hắn lên đây, giao cho tao, tao muốn đích thân xử lý..." 


"Xin lỗi, Trương Lập, con người này, chỉ có thể do tôi đích thân xử lý mà thôi! " Ba Tang thầm 
nhủ trong lòng. 


Trương Lập lại tiếp tục truy vấn: "Vậy giờ hắn ở đâu? " 

Ba Tang gượng cười, nói: "Mười mấy năm rồi, tôi làm sao biết được." 

Cương Nhật Phổ Bạc lặng lẽ nghe, uể oải cất tiếng: "Được rồi, mọi người không 
cần nói nữa, đi đi, đi hết đi." 


Thấu Cương Nhật Phổ Bạc lại đuổi khách lần nữa, bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiểu rõ lúc nàu 
lòng anh ta đã nguội lạnh như nắm tro tàn, lưu lại đâu chi bằng để anh ta được vên tĩnh một 
mình. Ánh sáng phía trên sông băng ảm đạm dần, rõ ràng sương mù đã bắt đầu phủ xuống, thời 
gian cũng không đợi người, vậy là tất cả đành chào tạm biệt Cương Nhật Phổ Bạc, tiếp tục lên 
đường. 


Trác Mộc Cường Ba nâng cằm Cương Lạp lên, dặn dò: "Chăm sóc anh ấy tốt vào, rồi tao sẽ 


Trang 1.078/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quay lại." Cương Lạp cứ lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên 
tau Cương Nhật Phổ Bạc, cứ ngước lên nhìn theo bóng lưng xa dần của Trác Mộc Cường Ba. 
Sau khi khuất bóng Cương Nhật Phổ Bạc, Trương Lập lại hỏi tiếp: "Anh nói thật không đấy? 
Anh Ba Tang, tên Nhện Xanh ấy..." Ba Tang sắm nét mặt xuống gật đầu. 


Nhạc Dương nói: "Cường Ba thiếu gia, chú Cương Nhật Phổ Bạc liệu có xảy ra chuyện gì 
không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, không đâu, tôi biết Cương Nhật Phổ Bạc mà, anh ấy là 
người rất lý tính, tuy rằng rất thương nhớ chị Lạp Chân, nhưng trước nay anh ấy vẫn luôn sống 
kiên cường lạc quan. Huống hồ anh ấy còn có Cương Lạp nữa, Cương Lạp sẽ chăm sóc cho anh 
ấy." 


Rời khỏi thủy tinh cung, chịu ảnh hưởng của tâm trạng Cương Nhật Phổ Bạc, cả đoàn người đều 
lặng lẽ không nói không rằng. Đường đã dễ đi hơn trước, nhưng cảnh quan kỳ dị bên dưới khe 
băng nứt càng lúc càng thêm xấu xí, rời khỏi thủy tinh cung ấm áp, hơi lạnh lại bắt đầu từ từ ập 
tới, những cơn gió luồn lách khắp mọi nơi men theo những khe nứt tràn xuống, mới đầu còn chỉ 
làm dữ xung quanh mọi người nhưng càng đi đến gần khu vực nứt gãy chính, các khe nứt trở 
thành những con dã thú hung ác, khiến mọi người đều có cảm giác tựa như vừa mới ra khỏi 
Thiên đường đã đột nhiên rơi thẳng xuống địa ngục A tờ vậu. 


Thi thoảng lại có một luồng gió ập tới tựa như bóng u linh, mang theo cảm giác như lạnh mà 
chẳng phải lạnh nhưng khiến da người ta căng lên, lướt qua bên cạnh từng người một; có lúc gió 
sẽ đi luôn, có lúc gió lại luấn quấn một lúc, dùng thân thể lạnh lẽo của mình xoa lên gương mặt 
để hở của các thành viên trong đoàn, hồi lâu sau mới lưu luyến rời đi. Gió ma sát vào các trụ 
băng phát ra những âm thanh như quỷ khóc sói gào, tựa như tiếng ai oán thê lương, lại tựa như 
vong hồn oan khuất, khiến người ta nghe mà không khỏi sổn hết da gà. 


Bọn họ đi giữa những trụ băng, bên cạnh là đủ các kỳ thạch quái thú tạc từ băng đá nhe nanh 
nhe vuốt dữ tợn, các mỏm băng lơ lửng trên đầu, thế tựa ngàn cân treo sợi tóc, có thể đổ sập 
xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi có gió thổi qua là mạt băng lại rơi xuống lả tả, thậm chí còn có cả 
những cục băng lớn nữa, tuy mọi người đã đội mũ an toàn, nhưng có ai dám bảo đảm rằng lần 
sau thứ rơi xuống đầu không phải là những tảng băng khổng lồ dài đến mười mấy mét, dày hàng 
mấu mét kia chứ? 


Trương Lập phụ trách mặt an toàn trên cao, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Bên trên kia hình như có 
thứ gì đó." Anh giơ ống nhòm lên, đột nhiên há miệng hít sâu một hơi, hồi lâu sau cũng không 
nói được tiếng nào. Nhạc Dương thấy thế vội hỏi: "Sao thế? Nhìn thấy cái gì rồi? " 


Mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu bị băng che tuyết phủ, các khe nứt tựa như 
đường chỉ, kết thành một tấm lưới trải ra xung quanh, trong các khe nứt ấy, có thể lờ mờ trông 
thấy những điểm đen lấm tấm như hạt vừng. 


Trương Lập hạ kính ống nhòm xuống, định thần lại sau cú vỗ của Nhạc Dương, sắc mặt tỏ vẻ 
hết sức kinh hãi: "Là người! Tôi nhìn thấu một người bị kẹt trong khe nứt ấy, không biết là sống 
hay chết nữa.” 


Nhạc Dương đón lấy ống nhòm, chỉ liếc nhìn một cái, anh chàng cũng không thốt lên nổi lời 
nào. Lúc đưa ống nhòm vào tay Trác Mộc Cường Ba, chỉ nói một câu duy nhất: "Chết rồi, xác 


Trang 1.079/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chết trông đáng sợ quái ” 


Trác Mộc Cường Ba giơ ống nhòm lên, trời đất, gã nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng 
mắt xanh, thân thể bị cố định trong băng, tư thế của anh ta, trông như một chiến sĩ bị thương 
kéo lê đôi chân tàn phế, dùng đôi tay rạp mình bò sấp trong chiến hào. Anh ta mở trợn trừng 
hai mắt, răng nghiến chặt, mỗi sợi tóc đều dựng đứng lên, không muốn rũ xuống, nhưng đôi mắt 
trống rỗng không chút thần thái kia đã nói lên một điều hết sức rõ ràng, anh ta sớm đã mất đi sự 
sống, chẳng qua chỉ là băng tuyết đã cố định nét mặt anh ta ở khoảnh khắc trước khi chết mà 
thôi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, anh ta vẫn cứ dùng nét mặt ấu mà kể cho người đời 
biết mình đã chiến đấu như thế nào. Chiếc ống nhòm từ từ chuyển động, không chỉ có một xác 
chết ấy, lại thêm một cái nữa, một cái nữa, càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện, mỗi cái xác 
đều làm thần kinh Trác Mộc Cường Ba chấn động mạnh mẽ. Trong những xác chết ấu, có cả 
người Trung Quốc, người nước ngoài, họ mặc trang phục leo núi các màu vàng, tím, mỗi gương 
mặt đều là những biểu cảm khắc cốt ghi xương, có tuyệt vọng, có buất khuất, có phẫn nộ, có 
thương tâm, nhưng bọn họ đều có chung một đặc trưng... tất cả đều trợn to đôi mắt. 


Sông băng tựa hồ đang chụp lại từng tấm ảnh lịch sử, lưu giữ một cách hoàn mỹ những khoảnh 
khắc trước khi chết của mỗi người. Nhìn nét mặt họ, dường như vẫn còn nghe được tiếng họ 
nguyễn rủa, từng trận gió âm vi vu thổi, thật chẳng khác nào vong linh của những người đã chết 
ấu đang lướt đi, tiếng gió gào thét thê thiết, khiến lòng người cũng không khỏi khiếp hãi. Tổng 
cộng Trác Mộc Cường Ba phát hiện sáu cái xác, tư thế vô cùng kỳ quặc, có nằm ngang, có bò 
bám, có treo ngược, có nằm úp sấp, còn nét mặt trước khi chết của những con người ấy thì gã 
thật không sao dùng ngôn ngữ mà hình dung nổi. Đó, tuyệt đối là một cảnh tượng khiến người 
ta cả đời cũng khó có thể nào quên. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, tất cả những người này đều là 
những kẻ thất bại đã lựa chọn con đường ởi trên bề mặt sông băng. Có lẽ họ còn những đồng 
bạn khác nữa, song kể cả những người ấu cũng chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình rơi xuống khe 
nứt, hoang mang luống cuống không biết phải làm sao. Xem ra những người này không hề chết 
ngay lập tức mà bị kẹt trong khe nứt sâu mấy chục thậm chí là cả trăm mét, họ quẫy đạp vùng 
vẫu, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Họ thét gào mà không có hồi âm, sau rốt, họ cũng 
sức cùng lực kiệt, thân thể bị cái lạnh làm cho tê liệt, mất hết tri giác, mất cả ý thức. Vậu là xác 
chết họ đã hóa thành những bức điêu khắc tuyệt vọng, tiếng thét gào của họ hóa thành mũi 
nhọn của cơn gió thốc kinh hồn. 


Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, nếu vừa nãy họ không chọn đi con đường bên dưới sông 
băng, mà vượt qua từ bên trên khe nứt, thì trong những đồng đội này của gã, rất có khả năng 
rằng cũng có người sẽ phải ở lại đây trở thành tác phẩm nghệ thuật của dòng sông băng, đến cả 
linh hồn cũng bị cầm cố bên trong thế giới đầy băng tuyết này. Gã từng nghe đội trưởng Hồ 
Dương nói, cả dòng sông băng khổng lồ này trước nay vẫn chảm chập dịch chuyển, những kẻ 
bất hạnh xảu chân rơi xuống khe nứt, thi thể sẽ di động cùng với sông băng, thường là phải một 
hai chục năm sau hoặc lâu hơn nữa mới dịch chuyển ra khỏi sông băng và được phát hiện, bởi 
thế, trong dãy Himalava vẫn còn ẩn dấu vô số di cốt của những người mạo hiểm. Vậy còn 
những người này thì sao? Những người bị kẹt giữa dòng sông băng này, họ đã ở đây bao nhiêu 
năm tháng rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Sợ rằng dù cả trăm năm nữa, họ cũng không thể 
nào nhìn lại được ánh mặt trời, mãi mãi chỉ có thể là món đồ chơi của dòng sông băng vĩ đại! 


Đường Mẫn trông thấy Trác Mộc Cường Ba cứ mãi không chịu hạ ống nhòm xuống, liền đưa tau 
ra định giằng lấy. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận né khỏi Đường Mẫn, thấp giọng thì thảm: "Mẫn 


Trang 1.080/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn, đừng xem." Nói đoạn gã liền đưa luôn ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. 


Vẻ mặt của đội trưởng Hồ Dương và mọi người trước tiên là chấn động kinh ngạc, sau đó thì 
ngẩn người ra, cánh tau cảm ống nhòm không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ, Trác Mộc 
Cường Ba kể vắn tắt những gì mình nhìn thấy cho Đường Mẫn, đồng thời giải thích tại sao gã lại 
không để cô xem: "A, là anh ấy! " đội trưởng Hồ Dương đột nhiên kêu lên khe khẽ, không sao 
giữ vững nổi chiếc ống nhòm, cả cánh tau cũng mệt mỏi rũ xuống, khóe mắt thấp thoáng ánh 
lệ. Anh lập tức đưa tay lên lau khô, bằng không nước mắt ắt sẽ đông cứng thành băng trên mặt. 
Bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiểu rõ trong lòng, gặp phải bạn cũ năm xưa của mình trong tình 
trạng này, dù là ai cũng tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Họ thì thào an ủi Hồ Dương, chiếc 
ống nhòm lại lần lượt chuyển đến tau những người khác, mỗi người xem xong đều cúi gằm mặt 
xuống, tựa như đang tham gia một lễ truy điệu trọng thể, tâm trạng nặng nề ngập trong nỗi bi 
thương. Bất kể là người nước nào, vẻ mặt chung của tất cả đều khiến người ta phải rùng mình 
run SỢ. 


Đội trưởng Hồ Dương thấp giọng kể: "Mười mấy năm trước, anh ấu còn ra vẻ thần bí nói với tôi 
rằng sắp đi tham gia một hoạt động cực kỳ quan trọng, kết quả là chỉ thấu đi mà không thấy về. 
Bao nhiêu năm nay, mỗi năm tôi đều dành một khoảng thời gian đến nhà anh ấy, nói với vợ con 
anh ấy rằng, anh vẫn...vẫn... " 


Nhạc Dương nói: "Tại sao đồng đội của anh ấy lại không mang tin tức về nhỉ? Lẽ nào anh ấy tới 
đây một mình? ” 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói: "Lần đó, toàn bộ bọn họ đều không trở vẻ." 
Không gian chìm trong trầm lặng. 


"Đi thôi, đâu không phải là nơi chúng ta nên dừng lại." Lữ Cánh Nam không thể không làm tròn 
chức trách sĩ quan chỉ huy của mình, ở nơi thân thể những người đi trước ngã xuống, bọn họ vẫn 
phải tiếp tục tiến lên phía trước. Nhân lúc không ai để ú, Ba Tang len lén đưa tay lên dụi khóe 
mắt, nỗi bi thiết trong lòng đội trưởng Hồ Dương dành cho chiến hữu đã làm anh ta nhớ đến 
những đồng đội năm xưa của mình. 


Chẳng ngờ, đi tiếp nữa vẫn còn những xác chết lửng lơ, dưới ảnh hưởng vận động của sông 
băng, có những cái xác đã rời khỏi khe nứt, đầu chúc xuống đất, chân chống lên trời treo ngược 
phía trên đầu cả bọn Trác Mộc Cường Ba, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Những gương 
mặt tuyệt vọng ấy còn làm nội tâm các thành viên trong đội rung động hơn cả lũ mặt quỷ mặt 
ma dữ tợn gấp mấy phần. Bên trái có hai vách băng đổ sập đè lên nhau, cái đầu của những xác 
chết treo ngược bên trong gần như ngang với tắm mắt mọi người, có thể phân biệt rõ quốc kù 
và ký hiệu trên trang phục họ mặc. Trác Mộc Cường Ba nhận ra có người Nga, người Anh, 
người Mỹ, còn một cái xác không có ký hiệu gì, nhưng dựa vào vị trí anh ta rơi xuống và trang 
phục, thiết bị, có thể suụ đoán người này đã rơi xuống khe nứt từ rất lâu về trước. Lúc Ba Tang 
đi ngang qua cái xác ấy, đã bị vẻ mặt ung dung hững hờ của người đó thu hút, bất giác lại nhìn 
thêm một lần nữa. Đó là một người trung niên tóc vàng có gương mặt kiên nghị, thân thể thẳng 
băng, hai mắt chỉ hơi mở, dưới lớp phục mỏng manh hiện lên những đường nét rắn chắc. 
Găng tau của xác chết đã hoàn toàn bị bào rách, hai bàn tay trần lộ hẳn ra ngoài, máu thịt bầu 
nhầy, nhìn có vẻ như người này đang gắng sức trèo lên băng nham, ngón trỏ tay phải và mép 
lòng bàn tay có vết chai rất dàu. Xuất phát từ sự mẫn cảm nghề nghiệp, Ba Tang biết rằng, đây 


Trang 1.081/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là bàn tay sử dụng súng. Nhìn lại trang phục người ấy, hoàn toàn là đồ bình thường của dân 
Tạng thời xưa, nằm giữa bao nhiêu thi thể mặc trang phục leo núi bỗng nhiên trở nên hết sức 
nổi bật, nhưng chiếc ba lô đeo sau lưng anh ta thì lại rất đặc biệt, tuy đã có thay đổi một chút, 
nhưng đại thể vẫn không thoát lụ khỏi dáng mạo của chiếc ba lô quân dụng. 


Ba Tang lại gần thi thể đóng băng đã lộ hẳn ra ngoài ấu, khẽ chạm nhẹ, một 
chiếc huy chương chữ thập liền rơi ra ngoài, lúc này thì cả bọn Trác Mộc Cường Ba cũng để ú 
rồi. 


"Đức Quốc xã! " Nhạc Dương không nén được mà thốt lên thành tiếng. Rất rõ ràng, tấm huy 
chương đó là vật đeo sát bên người, chỉ vì xác chết bị treo ngược nên mới rơi xuống, những 
trang phục khác của người này đều là đồ cải trang, rất có khả năng đây chính là một trong 
những thành viên được Hitler đặc phái đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu năm xưa. 


Trang 1.082/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 23 - Dốc Băng Dựng Đứng 


Liên tưởng đến những sử liệu Lữ Cánh Nam từng nhắc đến, phát hiện trọng đại này rất có khả 
năng sẽ mang đến cho họ những đầu mối trọng đại. Các thành viên trong đội không còn e ngại 
điều gì nữa, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cùng hợp sức, đục vách 
băng kéo cái xác đã bị đóng đá ra ngoài, lục soát hết một lượt từ đầu tới chân. Bên trong y phục 
không có thứ gì để chứng minh thân phận, chỉ tìm thấy một bao thuốc lá có ghi chữ "R6", một 
cái bật lửa hình dáng như viên đạn, trong ba lô có rất ít thứ cần thiết khi leo núi, chỉ có một món 
vũ khí quân dụng đã lỗi thời. Trương Lập nhấc khẩu súng đó lên, nói: "Ô, FG- 42, vũ khí chuyên 
dụng của lính dù đặc chủng Đức Quốc xã (FJ), đường kính 7, 92mm, nặng 4, 5 kilogram, 20 
viên đạn/băng, tốc độ đạn 762 mét/giây, tốc độ bắn 750 phát/giây, xạ trình 550 mét, giờ chỉ 
còn chưa đến một nghìn khẩu thôi. Mọi người biết không, đây là vũ khí đầu tiên quân Đức chế 
tạo bằng hợp kim Magiê trong thời kỳ Thế chiến II, vì thiếu nguyên liệu nên tổng cộng chỉ sản 
xuất có bảy nghìn khẩu." 


Đội trưởng Hồ Dương thì cầm bao thuốc lá lên, lật qua lật lại xem xét, đưa lên mũi ngửi ngửi, 
nét mặt lấy làm quái dị. 


Rất đáng tiếc, trên người tên lính Quốc xã này ngoài tấm huy chương tượng trưng cho sự quang 
vinh của Đế quốc ra, thì không tìm thấy vật gì có giá trị nữa. Mặc dù như vậy, mọi người vẫn 
cảm thấu nhận được một sự cổ vũ lớn lao, ít nhất điều này cũng chứng tỏ con đường họ đi là 
chính xác, đội đặc phái của quân Đức cũng từng đi qua nơi đâu. Chỉ có giáo sư Phương Tân là 
ngấm ngẩm lo lắng, phải biết rằng, tất cả những người đi tìm Bạc Ba La thần miếu phía trước 
kia, đều là những kẻ thất bại, không có ngoại lệ, con đường này, rốt cuộc là đúng hay không 
đúng? Ông thực không dám nghĩ sâu hơn. 


^* TƯ 


Lạt ma Á La nói: "Chúng ta lỡ mất nhiều thời gian quá rồi, đi tiếp thôi. 
Lữ Cánh Nam cũng bảo: "Cứ để xác chết này ở đó, chúng ta đi thôi." 


Nhạc Dương cứ lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm lượt nữa, vốn tưởng rằng đã phát hiện ra 
người có thể cung cấp đầu mối quan trọng, không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì. Đang nghĩ 
ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Có ai biết tiếng Đức không? " 


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả, chỉ thấu đội trưởng Hồ Dương chỉ vào 
mặt trong của bao thuốc, nói: "Ơ đây có viết chữ, bằng tiếng Đức." 


Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ nghiêng ngả bằng bút chì. Ba Tang nói: 
"Tôi biết rồi, khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, 
các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình." 


Nhạc Dương chắt lưỡi: "Tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả, đành mang về nghiên cứu 
vậu." Nói đoạn, anh cần thận cất bao thuốc ấu đi. 


Đến được khe nứt chính, số lượng xác chết cũng dần ít đi, đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên 
phát hiện một cái, những những xác chết nàu còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần, đa số 


Trang 1.083/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều bị mất tay cụt chân, nếu không thì lồng ngực vỡ nát, ruột lòi ra ngoài, tựa hồ như bị thứ gì 
đó cắn xé tan nát ra vậy. Bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nứt lỏng ra, trượt xuốn mấu 
mét, nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nứt nên người không rơi xuống đất được, cái đầu vừa 
hay chắn đúng trước mặt Đường Mẫn. Bộ mặt đáng sợ ấy trông tựa như quả bí đỏ bị đập bẹp 
rúm, mắt mũi miệng đều chẹt gí lại một chỗ, máu thịt bầu nhầy đóng thành băng, từng mảng 
từng mảng máu- băng dính liền nhau, trông như tấm thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Đường 
Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. 


Trác Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác 
chết. Tuy vậu, mọi người đều băn khoăn suụ đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến gương 
mặt ấy trở thành ra như vậu. Ở nơi đâu, sông băng đã dùng sự thực không thể phủ nhận, để nói 
với những kẻ mạo hiểm này, nơi đây, chính là... Tử vong Tây phong đới. 


Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nứt, trước 
mắt họ là những trụ băng đã đổ sập, liên miên trải dài thành một con dốc màu trắng toát, dưới 
ánh sáng mịt mờ, những tháp băng liền kê liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút 
tâm mắt. Những "mộ phần" che phủ trong màn sương nhàn nhạt, gió núi se sắt, khí lạnh ghê 
hồn, khiến người ta không khỏi hoài nghi, nơi đâu chính là rừng tháp băng được mệnh danh là 
một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đó hay sao? 


Tuy nói là rừng tháp băng lúc này trông vừa hoang lương vừa lạnh lẽo, thực chẳng khác nào 
chốn mồ hoang mả vắng trong các tiểu thuyết thần quái, nhưng mọi người đều cảm thấu nơi đâu 
tốt hơn bên dưới lòng sông băng kia rất nhiều, ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lửng lơ 
treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa, Trác Mộc 
Cường Ba và Ba Tang đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi lại đồng thanh kêu lên khe khẽ: "Đợi 
chút đã." 


Những người đi trước cũng dừng lại, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, đều 
đọc ra được hai chữ "nguy hiểm" trên gương mặt đối phương. Ba Tang đã luyện được phản ứng 
cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tổn vong, còn Trác Mộc Cường Ba, cơ hồ từ 
khi sinh ra gã đã có thứ ý thức bản năng nàu, tiểm thức của cả hai người đều đang không ngừng 
nhắc nhở họ... phía trước có nguy hiểm! 


Nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tập trung mọi 
người lại. Trác Mộc Cường Ba nói: "Có thứ gì đó ở gần chúng ta, tôi chỉ cảm nhận được, nhưng 
không phát hiện ra nó ở đâu." Ba Tang cũng nói gần giống như vậy, tâm trạng vốn đã căng 
thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng, Đường Mẫn vội ôm chặt lấy cánh ta 
Trác Mộc Cường Ba. Ba bề bốn bên chỉ nghe thấu tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái 
thú dị dạng do rừng tháp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân, hơi thở của 
từng người ngưng thành một quảng khói trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm 
hơn, màn sương núi xa xa cơ hồ như một con quái thú khổng lô đang từ từ nuốt trọn cả khu 
rừng tháp băng nàu vào bụng. Nhưng xung quanh đâu lại chẳng có chút động tĩnh gì, mọi người 
nghiêng tai lắng nghe, cả tiếng gió như cũng nhỏ ởi rất nhiều, những tháp băng trong màn 
sương mù phía xa giống con quái thú được hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ bằng một 
phương thức cực kỳ quái dị. Song khi định thần nhìn kỹ, lại không hề có chút động tĩnh nào. 
Lắng nghe kỹ hơn, chỉ có tiếng mạt băng tróc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn, ngoài ra, 
thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. Cứ như vậy chừng hơn một phút, nhưng quãng thời 
gian ấy sao mà dài đằng đãng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì 


Trang 1.084/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không ai làm sao, còn lúc nàu người nào người nấy cũng đều đổ mồ hôi lấm tấm. 


Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi: "Thật sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay 
không? " 


Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chặp, vô 
số mặt băng rơi xuống lả tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ở ngay phía trước. Ba Tang trừng 
mắt lên nhìn Đường Mẫn, kế đó nói: "Hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao." 


Đoàn người tiếp tục tiến lên, khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấu dưới 
đất còn để lại một hàng dấu chân, trông rất giống chân người, nhưng lớn hơn rất nhiều. Trác 
Mộc Cường Ba thử đặt chân vào trong đó, không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân gã, 
khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít ra cũng phải bằng năm bước của 
bọn Trác Mộc Cường Ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấu 
sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậu. 


Đội trưởng Hồ Dương gượng cười nói: "Xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó, đội khảo sát 
khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ lại để chúng ta đụng 
phải rồi." 


Giáo sư Phương Tân lầm bẩm nói: "Tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? 


Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những cái xác chết thiếu tay thiếu chân kia, kinh 
hoảng thốt lên: "Tìm thức ăn! Dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng 
lồ, vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đâu, tất cả đều là 
món ngon cho nó." Đường Mẫn nghe thế liền khe khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. 


Nhạc Dương nói: "Có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này, chứng tỏ thể 
trọng và thể hình của nó hết sức đáng sợ. Cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ 
phía đám người chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó." 


Đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở: "Đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi. Giờ 
vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hụ vọng là chỉ có một thôi." 


Lữ Cánh Nam thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục: "Nhanh lên, 
sương mù sắp lan xuống rồi, nếu sương che phủ rừng tháp băng này thì chúng ta không tìm 
được phương hướng gì nữa đâu." Đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều 
đề cao cảnh giác, mấy người đi vòng ngoài như Ba Tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đẻ 
phòng, cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng. 


Dốc băng này cao đến một trăm trượng, trông như một tảng pho mát khổng lồ bị người ta cắt 
lẹm đi, nhìn từ xa, thoạt giống như một sườn dốc nghiêng nghiêng, giờ lại gần nhìn kỹ mới thấu, 
nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào... bên trong, phía trên lớn, phía dưới 
nhỏ! Dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến người ta chỉ nhìn 
thôi đã thấy khiếp sợ trong lòng! Bọn Trác Mộc Cường Ba trượt xuống một dốc băng ở chỗ lưng 
chừng núi để xuyên qua sông băng, giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên 
trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn đỉnh núi cao, chỉ thấy khối mù mờ mịt 
không thấy đỉnh núi đâu, nếu ví cái dốc băng nàu như miếng pho mát thông thường, vậy thì đám 
Trác Mộc Cường Ba đứng bên dưới chẳng bằng con kiến nữa. Trong quy phạm leo núi của bất 


Trang 1.085/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhã - cấp bảy, chỉ những 
người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù 
là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua mười bốn ngọn núi cao trên tám nghìn mét khắp 
thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không 
cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên đối với họ, cách này ít nhất cũng an toàn 
hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia. 


Hàn băng ngàn năm còn cứng rắn hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một lễ khuyết 
nông choẹt, phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đỉnh thép vào 
trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là, cả dốc băng này tựa như một mặt kính, 
hay tấm thép phẳng, đến cả một kẽ hở, hay một cái rãnh cũng không có, căn bản không thể tìm 
được điểm bám tay để vận lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng 
đóng chốt thép vào thôi. Thông thường, khi các vận động viên leo vách băng, đều dùng đục 
băng từng bước từng bước tạo ra điểm an toàn, giống như xây dựng sạn đạo lửng lơ bên vách núi 
vậu, trước tiên phải đục lỗ, rồi chôn cọc, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày cũng 
không lên được vách băng cao trăm mét, mà dốc băng họ phải leo lên ở đây, lại cao đến hơn ba 
trăm mét. 


Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi, nói: "Không ngờ lại như thế này, muốn leo lên trên cũng 
khó lắm đấy..." 


Nhạc Dương nói: "Nếu được giống như trong tiểu thuyết (Anh hùng xạ điêu thì phải), chặt chân 
cừu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại, dính chặt nó lên vách băng, vậy thì dễ hơn rất 
nhiều rồi." 


Lữ Cánh Nam nói: "Không cần lo, chúng ta có cách leo của mình, chuẩn bị xong hết chưa? Đại 
sư Á La? " 


Lạt ma Á La gật gật đầu, ông đeo vuốt sắt vào, bên ngoài găng tay lại đeo thêm một bao sắt kỳ 
quái, những vòng sắt hình bầu dục lỏng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, 
không hề ảnh hưởng đến động tác nắm tay xòe tau. 


Chỉ thấu Lạt ma Á La vung cổ tay lên, sợi dâu móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao 
mười lăm mét trên dốc băng. Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực, hai tau thau nhau, cứ 
thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên 
tiếp thốt: "Lợi hại! Lợi hại! " 


Nhạc Dương cười cười bảo: "Thế này thì có đáng gì chứ, đội trưởng Hồ còn chưa nhìn thấy thực 
lực chân chính của đại sư đấy thôi! " 


Đang nói chuyện, Lạt ma Á La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào, đột nhiên thấu tay hụt 
hãng, thân thể liền rơi ngược trở xuống. Mấy người đứng bên dưới thảy đều kinh hãi. Nói thì 
chậm, thực tế diễn ra cực nhanh, khi Lạt ma Á La cách mặt đất chỉ còn chưa đầy năm mét, thân 
thể ông liền hơi sững lại giữa không trung, hai tau dang rộng, hai chân đạp mạnh, "bùng" một 
tiếng, cánh dơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát 
mặt đất trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa, vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh 
dơi lại, đứng vững vàng trên nền đất đông cứng. 


Lữ Cánh Nam vội chạy đến, hỏi: "Chuyện gì vậy? " 


Trang 1.086/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lạt ma Á La đáp: "Quả nhiên chất băng rất cứng, dâu móc không đủ chịu lực, bị trượt ra. Ông 
thu lại sợi dâu móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, tồi lại nói: "Găm vào chưa đầy mười lăm 
centimet, chẳng trách lại bị tuột ra." 


Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay Lạt ma Á La, đoạn nói: "Dùng hai dâu." Lạt ma Á La gật 
đầu, lại đeo lên tay phỉa thêm một hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại hai 
sợi dâu cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tau cứng bên ngoài, rồi lại leo lên 
một lần nữa, lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng 
vuốt bập vào dốc băng, cố định thân hình, Lạt ma Á La rút một tau ra, lấu chiếc bật lửa, mở mức 
cao nhất, lưỡi lửa phun ra, cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh 
chóng tan chảy ra, thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng hai mươi centimet, Lạt ma 
Á La tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào 
một tấm chặn, thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm ba chiếc đục băng nữa. Cái hõm 
trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu. 


Một sợi dâu thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạt ma Á La kéo thử, đoạn dùng 
sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấu để thử khả năng chịu lực, kế đó vẫy tay ra hiệu thành công với 
những người bên dưới, rồi ném sợi thừng xuống. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực 
nhanh của nhiệt độ mười lăm độ âm, Lạt ma Á La dùng tốc độ nhanh nhất, thành công tạo ra 
điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. 


Kế đó, Lạt ma Á La giẫm cả hai chân lên mỏm băng, tau kéo chặt dây thừng, toàn thân rùn lạ 
trông như cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấu ông vận lực nhảu mạnh, đồng thời dang rộng hai tau, cả 
người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa mười mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dâu 
móc ở hai tay lại bắn vút lên dốc băng. Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng 
mộ; loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài Lạt ma Á La ra, 
không có người thứ hai nào thực hiện được. 


Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu 
bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dâu an toàn, 
chuẩn bị bắt đầu leo lên. 


Đã có sơi thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đỗi 
khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, kế đó bám vào dây thừng 
chính leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậu, 
Lạt ma Á La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám 
trên mặt băng mà tiến lên. 


Merkin kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ thốt lên: "Bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên 
là chúng đã vượt qua được. Thật không tin nổi, thật không tin nổi! Thiết Quân, tìm mấy thằng 
kha khá vào, đi theo tao." 


Max vội sốt sắng nói: "Ông chủ, để tôi đi cho..." 


Merkin lừ mắt nhìn hắn, nói: "Mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng nó cho tao, có 
tình hình gì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được 
sông băng ấy. Hừ, làm được điều mà tao không làm được hả, cũng khá đấy." 


Trang 1.087/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến: "Tôi dẫn theo bọn lvan và Derek. Dù 
trực tiếp đụng đầu với chúng bên dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi." 


Merkin mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt lắm, đi thôi." 


Cương Nhật Phổ Bạc dựa người vào vách băng, miệng lầm bẩm kể lại những tao ngộ của mình 
trong suốt mười bảu năm qua, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã 
hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức, không hề phát giác ra có một toán người 
khác đã đến gần sát khu vực khe băng. 


"Đúng chỗ này rồi." Merkin nhìn khe nứt khổng lô dưới chân, nói vào máu bộ đàm, "Max, chỗ 
mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa? " 


"Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng, tôi nhìn thấu rất rõ." 
"Nghe đây, Max, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn. " 
"Vậy, vậy tôi phải làm sao? Ông chủ? " 


"Quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành 
tung, mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trác Mộc Cường Ba ấy cho tử 
tế vào, lúc tao quay lại, màu mà nói bọn chúng biến mất rồi thì, hừ..." 


Cương Lạp rạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh kể những chuyện ngày 
xưa thuở trước, đột nhiên, hai tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn 
xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an, nó khịt 
khit một tiếng, khẽ giật giật vạt áo chủ nhân để nhắc nhở. 


Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lầm bẩm một mình, đắm chìm trong trạng 
thái nửa mê nửa tỉnh. Cương Lạp thấy không ổn, liền dứt khoát đứng dậy, nhảu xuống khỏi bệ 
băng, lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía Đông, chỉ thấu chưa đầy năm phút sau nó đã nhanh chóng 
chạy trở về, lần này thì không sủa lớn, mà một mực lôi giật vạt áo Cương Nhật Phổ Bạc. Cương 
Nhật Phổ Bạc bị Cương Lạp kéo giật đi chừng nửa bước mới nhận ra, liền gượng cười xoa đầu 
con chó yêu: "Được rồi, Cương Lạp, để tao yên tĩnh một chút, nhìn người phụ nữ xinh đẹp 
trong băng kia đi, cô ấy là vợ tao đấy, đừng kéo tao nữa, mày muốn nói gì..." 


"Thật không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này! " Đột 
nhiên có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính cất tiếng nói, âm thanh vang vọng lập tức lan 
đi khắp tòa băng cung. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới giật mình sực tỉnh, kinh ngạc hỏi: "Sao lại 
có người tìm được đến đây nhỉ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày phát hiện ra họ không? Có 
bao nhiêu người? 


Cương Lạp khẽ sủa lên tám tiếng, Cương Nhật Phổ Bạc nhíu mày: "Tám người cơ à, lẽ nào còn 
một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây? ” 


Trang 1.088/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm, vừa sợ hãi. "Có uy hiếp à? " Cương 
Nhật Phổ Bạc lập tức cảnh giác, "Rốt cuộc là người nào nhỉ? Đi, chúng ta ra xem sao." 


Trang 1.089/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24 - Cái Chết Của Cương Nhật Phổ Bạc 


Merkin bỏ mắt kính chống đạn và mặt nạ thở xuống, cả chiếc mũ trùm đầu trong bộ trang phục 
chuyên dụng cũng bỏ ra phía sau cổ áo, trợn mắt há hốc miệng nhìn những bậc thang cao ngất 
đó, nói với Thiết Quân: "Thấy chưa hả, đây chính là nơi tấm bản đồ chỉ cho chúng để đi xuyên 
qua sông băng, đây chính là kỳ tích mà đám Mật tu giả kia từng sáng tạo ra, nơi mà chúng ta 
muốn kiếm tìm, ắt còn huy hoàng hơn chỗ này một nghìn lần. Chẳng trách bao nhiêu năm nau 
không có người nào vượt qua được sông băng này, thì ra là phải đi vòng xuống bên dưới! Đi thôi, 
vào trong xem thế nào." 


Bên trên bậc cấp, Cương Nhật Phổ Bạc thấp giọng bảo Cương Lạp: "Là người nước ngoài, 
không hiểu chúng đang nói gì. Sao chúng lại có vũ khí nhỉ? Đi, báo với Cường Ba, bọn họ bị 
người khác theo dõi rồi." 


Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, chỉ nghe chủ nhân nó thúc giục: "Đừng lo cho 
tao, tao tự có cách, đi mau..." Cương Lạp ngạc nhiên nhìn chủ nhân một lần nữa, lờ mờ cảm 
giác được dường như Cương Nhật Phổ Bạc đã hạ quyết tâm gì đó, nét mặt này trước đâu nó 
chưa từng thấy bao giờ, nó không thể hiểu nổi, đành ngoảnh đầu nhìn lại mấy lượt nữa, rồi 
nghiến răng quay đi. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn cái bóng lướt như gió của Cương Lạp, lấu làm 
áu náy tự nhủ: "Cương Lạp, con gái của ta, đi vào núi tuuết đi, ở đó mới có thể tự do chạy nhảy, 
tha thứ cho ta nhé." 


Trèo lên dốc băng, lạ có một vạt nắng rải xuống sau lưng mọi người, cuối cùng vầng dương cũng 
dâng lên khỏi cao nguyên tuyết, rừng tháp băng dưới ánh mặt trời tức khắc trở nên biến ảo, 
trắng tinh khiết như mây, nhẫn mịn như cát, các tác phẩm điêu khắc của băng tuyết đều trở nên 
thiêng liêng thánh khiết. Có kim tự tháp tuyết, Quảng Hàn băng cung, chùa cổ lầu chuông; cũng 
có cả trụ ngọc cuồn cuộn, bạch đà bái nguyệt, kiếm chỉ trời cao, trăm ngàn tư thế, thật sự kù 
diệu vô ngần. Ánh sáng lành lạnh chảy xuống, dải núi như con rắn bạc khổng lỗ uốn khúc liên 
miên mấy dặm, màn sương trên đỉnh núi cũng buông xuống như một tấm sa mỏng, làm cả khu 
vực rừng tháp băng ấy trở nên hiển hòa dịu dàng hẳn lên. 


Đồng thời ngọn gió Tây lạnh buốt cũng thể hiện vẻ uy nghiêm của nó, phía trước đá chạy cát 
bay mù mịt đầy trời, gió táp vào mặt nhưn những trận roi quất xuống. Các thành viên trong đội 
leo núi đều đeo mặt nạ bảo vệ, mũ lông, kính chắn gió, cổ áo và mặt nạ trùm đầu có thể nối liền 
lại, bên ngoài mặt nạ trùm đầu là hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí và thiết bị liên lạc, 
thoạt nhìn trông như một phi công quân đội vậy. Họ không gỡ vuốt băng ra, mà đâm ngập luôn 
vào tầng đất đông cứng, phải vũ trang nguyên bộ như vậy, mới chống đỡ nổi với cơn gió được 
một lúc. Họ còn dùng dây an toàn nối tất cả lại với nhau, đứng thành thế trận hình mũi dùi trước 
hướng gió, cho những người đứng phía sau bắt tay đào đất đóng cọc. 


Trang 1.090/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Những bức điêu khắc trong thủy tinh cung hiện lên đủ các hình thái đa dạng đến khó tưởng 
tượng nổi dưới ánh đèn, đến cả đám người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật nàu cũng 
không sao kìm nén nổi tiếng suứt xoa thán phục. Merkin cười lạnh lùng khinh miệt: "Hừ, chẳng 
qua chỉ còn lại cái thứ vỏ không mà thôi, có gì đáng phải ngạc nhiên đâu chứ. Những thứ từng 
đặt trên giá trên bệ kia kìa, đó mới là những thứ thực sự đáng tiền." 


"Rắc rắc..." m thanh từ phía trên vọng xuống. Thiết Quân nói: "Xem ra nơi này chỉ được một hai 
tháng nữa thôi, phần đỉnh đã xuất hiện vết nứt rồi." 


Lúc đi tới chỗ tường băng Cương Nhật Phổ Bạc vừa dựa lưng, Merkin nhìn thấu chiếc đèn chiếu 
Cương Nhật Phổ Bạc để lại, chợt giật thót mình, ánh mắt như độc xà lướt sang hai phía trái 
phải, tức khắc phát hiện ở phía xa có bóng đen thấp thoáng. "Còn có người ở đây! " Merkin giơ 
tay trái lên, đột nhiên ra ám hiệu, đám lính nháo nhác đằng sau tức khắc chia làm hai người một 
tổ tản ra xung quanh. 


Tòa băng cung này tuy lớn, nhưng hầu như trong suốt, không tiện náu mình, trong chốc lát 
Cương Nhật Phổ Bạc đã bị phát hiện và bao vây. Chỉ thấy anh ta không hề biến sắc, chậm rãi 
hỏi: "Các người là ai? ” 


Merkin bước ra khỏi đám thuộc hạ, dùng tiếng Tạng đáp: "Ông anh này, chúng tôi là người của 
Hiệp hội Leo núi Quốc tế, nhìn thần sắc anh đau buồn như vậy, có phải là đang ở đây tiễn đưa 
người thân gì không? ” 


"Hiệp hội Leo núi! " Cương Nhật Phổ Bạc nhìn đám súng ống trong tay đối phương, khịt khiịt 
mũi đầy khinh bỉ, có điều, nhìn gã đàn ông tóc vàng biết nói tiếng Tạng kia, anh ta cũng đoán 
được, hắn chính là thủ lĩnh của đám người vũ trang này. 


Merkin nói: "À, cái nàu ấu à, khu vực này có quá nhiều dã thú, vì lý do an toàn, chính phủ quứ 
quốc đã cấp cho chúng tôi giấu phép mang súng đặc biệt, toàn bộ đều hợp pháp cả. À, ông anh 
này, con đường này là do anh phát hiện phải không? Có thể cho chúng tôi biết, nơi đây do ai 
xây dựng không? Đằng sau nó thông đi đâu thế? Tại sao anh..." Merkin vừa hỏi vừa quan sát nét 
mặt đối phương, đột nhiên sực tỉnh ngộ: "Không xong! Hắn đang cố ý trì hoãn chúng ta! Cương 
Nhật Phổ Bạc vừa thấy sắc mặt Merkin biến đổi, cánh tay liền tức khắc vung lên, dâu móc bắn 
ra, bập vào bức tường băng sau lưng Merkin, thân thể anh ta cũng theo đó lướt đi, cùng lúc rút 
luôn thanh đao bên hông bổ thẳng đến chỗ Merkin. Merkin cũng không ngờ Cương Nhật Phổ 
Bạc lại hoàn toàn để lộ bản thân ra trước bao họng súng mà xông thắng tới trước mặt mình như 
thế, hiểm nỗi trong tay y lại không có súng, vội hét gọi: "Thiết Quân! " 


Thật không ngờ, Thiết Quân xưa nay bắn súng như thần lại chậm mất một khoảnh khắc, lưỡi 
đao của Cương Nhật Phổ Bạc mang theo tiếng rít gió rợn người chỉ trong chớp mắt nữa là bổ 
thẳng xuống đầu Merkin. Chỉ nghe "tạch tạch" hai tiếng, một gã cao lớn bên cạnh đã nổ súng. 
Cương Nhật Phổ Bạc trúng hai phát đạn vào ngực, thanh đao mang theo nỗi uất hận vút khỏi 
tau, phát ra một tiếng "vù' tốc độ cực nhanh, đường đao cực kỳ quái dị, khí thế thực sự khiến 
người ta phải kinh tâm động phách. 


Cương Nhật Phổ Bạc sớm đã tính toán từ trước, bản thân mình sẽ trúng đạn mà chết, cú ném ấu 
hàm chứa sức mạnh toàn thân của anh ta, khoảng cách lại gần như thế, gã tóc vàng ấy không 
chết thì ắt cũng trọng thương. Thật không ngờ, ở khoảng cách gần như thế, thân thể Merkin 
vẫn nghiêng đi một cách quái dị, đồng thời co tau hóp bụng lại tránh khỏi một đao ấu. Trước khi 


Trang 1.091/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngã xuống, Cương Nhật Phổ Bạc đã kịp nhìn thấu thân pháp kỳ dị của đối phương. Anh gần 
như không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ gã người nước ngoài này lại có thân thủ cao 
như vậy, chỉ đành thở dài một tiếng, hơi thở trong ngực tắc nghẽn, ngã gục xuống đất, trong 
lòng thầm nhủ: "Cường Ba à, các cậu dây phải đám người nào thế? Anh không giúp được cậu 
nữa rồi, tự mình phải cần thận nhé. Lạp Chân, mười bảy năm nay khiến em phải chịu khổ nhiều 
rồi, anh đến với em đâu..." 


Merkin hằn học lừ mắt với Thiết Quân, nếu một đao vừa rồi chém trúng mục tiêu, chắc chắn 
sẽ bị hớt bay mất nửa cái đầu chứ chẳng chơi, trong lòng vẫn còn ngấm ngầm kinh hãi: "Thằng 
nàu sớm đã có ý liều chết rồi, chẳng lẽ hắn đã bị kích động gì đó? Trước lúc chết vẫn muốn 
chém ta một phát, có phải là muốn giúp bọn Trác Mộc Cường Ba hay không? Hơn nữa hắn 
không hề có trang bị leo núi, vậy hiển nhiên là người quen thuộc địa hình vùng này rồi, thế thì 
kẻ đi báo tin kia là người nào nữa? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng 
dựng đứng kia được, chắc là không đuổi kịp bọn Trác Mộc Cường Ba đâu..." Nghĩ tới đây, 
Merkin hờ hững nói: "Tiếp tục tiến lên, tìm tên đã chạy thoát kia về cho tao." 


Đoạn y vỗ vỗ lên vai gã cao lớn đứng bên cạnh vừa nổ súng cứu mình, cười cười bảo: "Làm tốt 
lắm, lvan." Kế đó lại ghé miệng sát tai luan thì thầm mấy câu gì đó, lvan trợn tròn mắt lên. 
Merkin khẽ gật đầu, rồi lại mỉm cười ngoảnh ởi, nói với Thiết Quân đứng gần đó: "Thiết Quân, 
mày đi theo tao cũng được năm năm tồi nhỉ..." 


Thiết Quân đáp: "Bốn năm mười một tháng rồi, ông chủ. " 


"Vừa nấu, sao lại thất thủ thế? " Merkin vẫn ôn tồn hòa hoãn hỏi. 


"Tôi xin lỗi, ông chủ." 

"Không sao, không sao cả." Merkin vỗ vỗ lên vai Thiết Quân, cùng y bước tiếp. Bỗng nghe 
"đoành" một tiếng, Thiết Quân ngoảnh đầu lại, họng súng của lvan đang bốc khói, lúc nàu ụ mới 
cảm thấy đau nhói lên. Giọng Merkin cũng chợt biến thành lạnh lẽo như băng: "Tao nghe nói, 
công an Đại lục khi nằm vùng làm nội gián thường không nỡ nhẫn tâm giết chết người vô tội. " 


Thiết Quân chầm chậm gục xuống, Merkin nhìn chằm chằm vào cặp mắt y, nói tiếp: "Mày theo 
tao sắp được năm năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết chết một người nào cả." 


Thiết Quân giãu giụa nói: "Ông chủ, tôi không..." 


Merkin cúi người xuống, nói với giọng hết sức ôn hòa: "Tao biết, có lẽ mày không phải là công 
an Đại lục, nhưng mà, hành vi của mày đã khiến tao nghi ngờ rồi." Dứt lời, y đứng dậy, cao 
giọng nói với những tên còn lại, "chúng mày cũng nghe cả đây: muốn tiền, muốn đàn bà, thì làm 
cho tốt vào, ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi! Nhưng có một điểm chúng mày phải nhớ kỹ... 
vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng bao giờ làm chuyện gì khiến tao nghi ngời lvan, từ giờ mày phải để ú 
trông nom bọn này cho tử tế vào! " 


lưan cười rộ lên: "Vâng, thưa ông chủ.” 


Cương Lạp chạy như cơn gió, đang lao đi vun vút giữa con đường hẹp trong lòng sông băng thì 
chợt nghe tiếng súng theo gió vắng đến. Nó đã từng thấu bọn săn trộm, biết rất rõ âm thanh ấy 


Trang 1.092/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có nghĩa gì, trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên có cảm giác như trong đời mình đã vĩnh viễn 
mất đi một thứ gì đó. Cương Lạp dừng phắt lại, móng vuốt cào cào trên mặt băng để lại mấy vết 
dài, nó xoay tròn tại chỗ hau vòng thật nhanh, vừa nhìn con đường ra khỏi sông băng lớn, vừa 
nhìn về phía có âm thanh vọng tới. Sau hai vòng xoay, Cương Lạp liền không chút do dự quau 
đầu lại, nhằm hướng băng cung chạy ngược trở về. 


Trên đất đông cứng vô cùng, muốn ghim một mũi định chốt xuống cũng tốn khá nhiều thời gian, 
nhưng chỉ cần có cột chống đầu tiên, việc tiến lên phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước 
mắt, điều duy nhất khiến mọi người trong đội lo lắng là, họ đã tốn quá nhiều thời gian bên dưới 
sông băng, để đến giờ sương mù mờ mịt, tắm nhìn đang không ngừng bị rút ngắn lại. 


Trác Mộc Cường Ba buộc chặt dây an toàn, nhìn cát bay đá chạy phía trước, bất giác thở hắt ra 
một tiếng: Thật không hổ là gió cấp mười tám! " 


"Cậu nói cái gì! " đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên quay đầu, hỏi lại: "Gió cấp mười tám? " 


"Vâng, sao vậy? Có vấn đề gì à? " Trác Mộc Cường Ba đem những lời chú La Ba từng nói với gã 
nhắc lại một lượt. Trong mắt đội trưởng Hồ Dương thoáng lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước nói: 
"Xem ra chúng ta đánh giá thấp uy lực của Tử vong Tây phong đới rồi, ở dưới chân núi đo thì 
chẳng qua chỉ khoảng 20 mét/giây, tôi cứ ngỡ là Tâu phong đới cũng không thể vượt quá 30 
mét/giây được. Nếu đạt cấp mười tám thì..." 


Trương Lập nôn nóng hỏi: "Là bao nhiêu mét/giâu thế? " 


Ba Tang giải thích: "Hiện nay, thang phân cấp tốc độ gió chỉ có mười hai cấp, tốc độ gió vượt 
quá 30 mét/giây thì được liệt vào cấp mười hai rồi, cấp mười tám, là tính theo một cách chia 
khác phải không? ” 


Đội trưởng Hồ Dương gật đầu đáp: "Đúng vậy, vì hiện nay gió lớn xuất hiện rất ít, nên trên cấp 
mười hai không còn phân loại gì nữa. Còn về những loại có sức phá hoại lớn như gió bão, gió 
thốc và vòi rồng thì đều dùng vận tốc để trực tiếp biểu thị. Cấp mười tám ấy, là một cách phân 
loại từng được sử dụng trong một thời kỳ trước đây, giờ đã không còn dùng nữa. Người ta phân 
loại các cơn gió từ cấp mười hai trở lên, cách này trước đâu chuyên dùng làm đơn vị ghi chép 
trong quá trình giám trắc lực phá hoại của các cơn bão và vòi rồng. Cấp mười tám, có nghĩa là 
tốc độ gió đến 95 mét/giây trở lên. Phải biết là tốc độ gió cao nhất trên đỉnh Chomolungma 
cũng chỉ khoảng trên dưới 90 mét/giây, đến cả ở Nam Cực thì tốc độ gió cao nhất cũng không 
quá 100 mét/giây. Các cậu có biết sức phá hoại của cơn gió có vận tốc 100 mét/giây là thế nào 
không? Năm 1999, nước Mỹ từng gặp phải một trận vòi rồng đáng sợ, vận tốc gió ở trung tâm 
vòi rồng ước chừng khoảng trên 100 mét/giây, trận gió ấy đã được gọi là Lưỡi hái Tử thần đấy! 
Trên mặt đất, chỗ nào gôỏ ghê nổi lên... nhất loạt đều bị cạo chõ phẳng tắp! " Tới đâu, anh 
gượng cười khó nhọc tiếp lời, "Không ai có thể leo núi tuyết trong điều kiện vận tốc gió vượt quá 
30 mét/giâu cả." 


Lữ Cánh Nam nghe thế, liền ra lệnh: "Gia cố thêm một chốt sắt nữa, buộc chặt bằng hai dâu 
thừng." Dứt lời, lại quau sang bảo đội trưởng Hồ Dương, "Chắc là không đến nỗi kinh khủng như 
thời của chú La Ba đâu. Thời tiết lúc nàu cũng tương đối dễ chịu, tốc độ gió có lẽ vẫn nằm trong 
phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trương Lập, đo thử xem saol ” 


Trang 1.093/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập lấy chiếc máy đo tốc độ xách tay ra, lắp bên ngoài chiếc mũ da và kính chắn gió, 
xoay về phía hướng gió, rồi nói: "Tốc độ gió ngoài rìa, 27 mét/giây." 


Lữ Cánh Nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương: "Vẫn đi được chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương gật đầu: "Đành liều một phen thôi, chỗ nàu vẫn chưa chính thức đi vào 
dải gió tâu, mới chỉ ở ngoài ria thôi. " 

Nhạc Dương mỉm cười: "Chẳng sao đâu, chúng ta đeo ba lô nặng lắm mà, coi như có cái mỏ 
neo rồi." 


Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc, cùng với cái mùi mà Cương Lạp đã biết từ mười lăm 
năm nay ấy, còn pha lẫn cả mùi tanh tanh của máu nữa. Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau, 
khiến trái tim Cương Lạp như thắt lại. Nó duỗi thẳng thân mình như con báo săn, guồng chân 
chạy như phát cuồng, chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữal Không ai biết 
Cương Lạp cảm nhận được điều gì, hoặc giả nó đang nghĩ gì, bộ lông màu ngân bạch ấy dần 
dần biến thành sắc lam của bầu trời sau cơn mưa lớn, đôi mắt đỏ lựng lên. Nó vẫn không ngừng 
tăng tốc, hóa thành một tia sáng xanh, lướt đi trên mặt băng, chân không chạm đất, chỉ để lại 
trên con đường băng ấy một cái bóng màu lam nhàn nhạt. 


Bọn người của Merkin vẫn chưa ra khỏi băng cung, chợt thấy một trận gió lao ập tới, kèm theo 
đó là một cái bóng màu lam đột nhiên xuất hiện giữa hư không, lao vút qua đầu cả bọn. Cả đám 
còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đã thấu bóng lam lấp lóa, rồi biến mất như chưa từng xuất 
hiện. 


“Cái... cái gì vậu! ” Merkin giật mình kinh hãi. 
Câu trả lời của lvan càng làm y dở khóc dở cười: "Hình như có thứ gì đó vừa bay qua. ˆ 
Merkin thoáng nghĩ ngợi, rồi ra lệnh: "Quay lại xem sao.” 


Cương Nhật Phổ Bạc nhoài người trên mặt băng, đã sắp đến gần bức tường băng có hình ảnh 
của Lạp Chân kia, phía sau anh, là một vệt máu kéo dài. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục bò lại 
gần bức tường. Cương Nhật Phổ Bạc hiểu rất rõ, hai phát đạn ấu, một phát xuyên qua phổi, mỗi 
lần thở ra hít vào đều phun ra bọt máu, phát còn lại đã bắn vỡ gan, máu chảy ồ ạt như suối. 
Nhưng tim anh vẫn đang đập, ú thức vẫn còn chưa mơ hồ, bởi thế anh vẫn tiếp tục nhích người 
lên phía trước, cho dù chỉ có thể lại gần cái bóng của Lạp Chân, gần thêm một centimet nữa 
cũng được. 


Cương Nhật Phổ Bạc đã mất máu quá nhiều, đến nỗi khi bên tai văng lên tiến kêu "ư... ư...", 
anh còn ngỡ rằng mình gặp phải ảo giác, cho đến khi đầu lưỡi ấm áp của Cương Lạp liếm lên 
mặt, anh mới dám khẳng định, đó là Cương Lạp, Cương Lạp đã trở lại rồi! Tiếng kêu lo lắng, 
buồn thương, liên hồi mà ngắt đoạn ấu. Cương Nhật Phổ Bạc ngắng đầu lên, nhìn thấu lệ nhỏ ra 
trong mắt Cương Lạp, Cương Lạp đang khóc, kể từ khi Trác Mộc Cường Ba ra đi lần đó, anh 
chưa từng nghe thấy nó khóc thương tâm như vậy bao giờ. Cương Nhật Phổ Bạc muốn giơ tay 
lên vuốt ve con chó yêu, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa, đành yếu ớt mắng nó: 
"Con bé ngốc này, không phải ta bảo con... đến gặp... Cường Ba sao... sao còn quay lại..." 


Trang 1.094/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cương Lạp nhìn vệt máu kéo dài trên mặt băng, bất an đi lại bên canh Cương Nhật Phổ Bạc, có 
lúc nó lại gí mũi hít hít ngửi ngửi người chủ nhân, hoặc liếm lên mặt anh, kế đó lại đi xung quanh 
một cách bất an, quả thực không biết nên làm thế nào mới ổn. 


Cương Nhật Phổ Bạc nhìn bộ lông ánh sắc lam xinh đẹp ấy, trong khoảnh khắc, bao nhiêu 
tháng ngày ở bên Cương Lạp đều hiện về trong tâm thức... 


.... Sữa bò... màu không thích à? Sữa dê... vẫn không thích? Vậy thì chỉ còn nước khoáng thôi... 
ấu, sữa người không có đâu... đừng cào quần áo tao nữa, không có sữa người đâu! " 


"Con nhỏ hư đốn này, sao lại tè ở đây hả? " 


"Tổ tông của tao ơi, đâu là cái áo da tao thích nhất đấy, mày muốn có nệm thì cũng đâu cần 
phải xé nát nó thành từng mảnh thế này chứ hả..." 


“Tao bảo này, mày là chó cơ mà? Chó cũng sốt được hả? Bệnh viện ở xa đây lắm, ôi trời ơi, màu 
thật là muốn lấy mạng tao mà..." 


"Đây là thảo dược mày hái về cho tao đấy hả? Học ở đâu thế? Hôm nay tao không được khỏe, 
Cương Lạp, đến làng Nạp Lạp, gọi giúp tao..." 


Cuối cùng, Cương Nhật Phổ Bạc cũng mỉm cười nhắm mắt, Cương Lạp nằm dài bên cạnh anh, 
nhìn nụ cười của chủ nhân, lè lưỡi thở hổn hển. Cương Lạp biết, Cương Nhật Phổ Bạc có cái gì 
đó khác với thường ngày, rốt cuộc là khác gì chứ nhỉ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang 
ngủ không? Không, không giống như đang ngủ, chủ nhân không phát ra tiếng thở quen thuộc 
ấu nữa, trái tim vẫn đập đều đặn kia cũng không có vẻ gì là đang đập, đôi tay ấm áp kia vẫn 
thường vuốt ve nó, đang dần dần trở nên lạnh toát như băng. 


Cương Lạp dựi dụi đầu nó vào đầu Cương Nhật Phổ Bạc, lấy móng vuốt cào cào lên quần áo 
anh. Nếu là bình thường, Cương Nhật Phổ Bạc sớm đã cười phá lên mà bảo nó: "Hôm nay trời 
đẹp quá nhỉ, Cương Lạp, chúng ta đi chạy bộ thôi! Nhưng sao lúc nàu, Cương Nhật Phổ Bạc 
chẳng có phản ứng gì vậy? 


Cương Lạp cắn cắn cổ áo Cương Nhật Phổ Bạc, kéo anh ra chỗ bức tường băng, nó muốn anh 
ngồi lên, muốn anh đứng lên. Tại sao chủ nhân lại không nói gì nữa vậy? Cương Lạp càng lúc 
càng cuống hơn, miệng không ngừng rên ư ử. Chủ nhân không nói gì nữa, chủ nhân bị sao vậy? 
Bị sao vậu? Cương Lạp ngấng đầu lên nhìn tòa băng cung rộng lớn, cung điện trống rỗng thênh 
thang, trái tim Cương Lạp cũng trống rỗng... 


Trang 1.095/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 25 - Cái Chết Của Cương Lạp 


Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của Lạt ma Á La khi nãu, liền 
giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió, gió dường như đã yếu đi thêm chút nữa. Nhưng Hồ 
Dương biết rất rõ, ở khu vực Tâu phong đới cuồng loạn này, tình huống như vậy xuất hiện là bởi 
đang có một luồng khí lưu mãnh liệt dẫn dần hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy vếu đi thế 
gió Tâu mạnh mẽ, một khi đã thành hình, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió Tây chết 
người nàu... Đó gọi là gió dao cạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân Nam Cực vốn 
đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. 


Ha, con chó chết tiệt! " Đột nhiên, một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia tòa băng cung. 
Một người khác cất tiếng: "Màu lông này trông cũng quái ra phết đấu." 


Là bọn chúng! Cương Lạp đứng phắt dậu. Là bọn chúng đã khiến Cương Nhật Phổ Bạc thành ra 
như thế này! Lông lá toàn thân nó đều dựng đứng lên, móng vuốt cào mạnh xuống mặt băng, 
phát ra những âm thanh "ken két" chói tai, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám bảy người 
mặc đồ trắng kia. 


luan nói: “Tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ." 


Merkin cười phá lên: "Chẳng lẽ hắn phái con chó này đi đưa tin cho bọn Trác Mộc Cường Ba 
hay sao? Ha ha, thật là tức cười, dù cho nó có đuổi kịp được bọn kia thì cũng biết nói cái gì chứ? 
Ha ha..." 


"Vậy giờ làm sao đâu, ông chủ? " 


"Mặc xác nó, chúng ta đi thôi, trở lại xem bọn Trác Mộc Cường Ba đi tới đâu rồi." Merkin hờ 
hững nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên y cảm thây có gì đó không ổn lắm, đưa mắt nhìn chỗ 
Cương Nhật Phổ Bạc ngã xuống, không ngờ cái bóng màu xanh lam kia đã biến mất. Y thầm 
nhủ: "Lẽ nào vừa nãy mình hoa mắt? Ở đó rõ ràng có một con chó cơ mà? ” 


Không chỉ Merkin, trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn phần tử vũ trang đi theo y đều ngỡ rằng 
mình đã gặp phải ảo giác. Nhưng liền sau đó, chúng bỗng nghe một tiếng hét kinh hoảng, một 
tên trong bọn đã ôm cổ họng ngã qục xuống đất, "ặc ặc" kêu lên thảm thiết, nhưng không còn 
âm thanh nào nữa, chỉ có bọt máu không ngừng trào ra. Ánh lam lại lóe lên lần nữa, thêm một 
tên khác rú lên đau đớn: "Mắt của tao! Mắt của taol " Máu tươi rỉ ra qua các kẽ ngón tay bịt trên 
mặt hắn. Merkin giờ mới ý thức được sự tình bất ổn, cái bóng xanh lam kia... 


Merkin lắm bẩm nói: "Chó gì thế này, tốc độ nhanh thật! " Đột nhiên y thấy trước mặt tối sầm, 
trong lòng biết có thứ gì đó đang lao tới, vội giật lùi về phía sau, mở mắt nhìn cho rõ, chỉ thấu 
một cặp mắt đỏ rực như máu và hàm răng ghê người, những chiếc răng sắc nhọn chỉ còn cách 
cổ họng Merkin chưa đầy mười centimet, làn da cũng đã cảm nhận được hơi nongs tỏa ra từ bộ 
răng khủng khiếp ấy. Phản ứng của Merkin cũng cực kỳ nhanh nhẹn, y ngả cằm ra phía ngoài, 
kế đó tung một cú đấm móc, tay phải cũng thuận thế giật mạnh. Không ngờ, y nhanh, Cương 
Lạp còn nhanh hơn, móng vuốt bập lên cánh tay phải Merkin, bật thân hình chuyển hướng lao 
về phía một tên khác đứng bên cạnh y. Nắm đấm của Merkin bị răng chó cào trách chảy máu, 


Trang 1.096/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn tay kia thì chẳng chạm được đến một sợi lông Cương Lạp, trong lòng lấu làm kinh hãi: "Với 
thân thủ của ta, không ngờ lại không đấu được với một con súc sinhl† ” 


Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Merkin đã kinh hoảng kêu toáng lên âm ï, chỉ thấy tia sáng màu 
lam kia mượn lực trên cánh tau Merkin không đủ, không thể trực tiếp cắn vào cổ họng hắn. 
Cương Lạp đang nổi cơn lôi đình, chộp được đâu là cắn đấy, ngắm thẳng vào giữa hai đùi hắn, 
đớp mạnh một cú, giật tung cả bộ trang phục bảo hộ. 


Merkin cuống cuồng quát âm lên: "Nổ súng, mau nổ súng, bắn hạ nó cho taol " 


Cái bóng xanh lam lướt đi lướt lại cực nhanh giữa bọn phỉ đồ và các bức điêu khắc bằng băng, 
đến đi như gió, không để lại hình tích gì, động tác chẳng khác nào loài yêu tinh quủ mị, nhanh 
hơn điện chớp, trở thành cơn ác mộng trong mắt bọn phỉ đồ mang súng này. Merkin chẳng nghĩ 
ngợi gì nhiều nữa, nhặt vũ khí của kẻ bị thương dưới đất lên, xoay người một cái, viên đạn lóe 
lên một đường cong trên không trung. Đạn bắn đan chen dày đặc, làm mạt băng bắn lên tung 
tóe, nhưng cái bóng xanh lam kia lần nào cũng thoát ra khỏi lưới đạn mù mịt trong những 
khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy nó chồm lên nhảy xuống mấy cái, vậy là lại có 
thêm một tên ôm mắt kêu rống lên, rồi nhanh chóng tắt tiếng vì đã tự mình lao đầu vào họng 
súng của đồng bọn, dính liền mấy phát đạn. 


Tốc độ và phương pháp chiến đấu quái dị của Cương Lạp khiến bọn merkin buộc phải dựa lưng 
vào nhau, hướng họng súng ra bên ngoài. Cẩn thận dè dặt như vậy, không ngờ chỉ đối phó với 
một con chó, đến bản thân bọn chúng cũng không dám tin rằng đây là sự thật nữa. Hải lam thú, 
con thần ngao chạy nhanh như gió trong truyền thuyết, đang đốt cháy sinh mệnh mình chạy với 
tốc độ nhanh nhất, để bảo vệ thứ mà nó muốn bảo vệ. 


Cái bóng lam xẹt qua xet lại mấy lượt, rồi biến mất sau bệ tượng bằng băng, bọn Merkin lại càng 
thêm cẩn thận hơn. 


luan thở hồng hộc nói: "Con bà nó, chạy nhanh thật, lẽ nào là một con chó điên? " 


"Chó điên hả? " Merkin không hề nghĩ vậy, biết dùng móng vuốt sắc bén đâm vào mắt kẻ địch, 
biết cắn cổ họng, biết mượn lực bật lên, còn có thể xoay chuyển thân hình trên không trung, 
đâu rốt cuộc là con chó kiểu gì vậu? Càng đáng sợ hơn nữa là bộ lông màu xanh lam quái dị của 
nó, khi chạy với tốc độ cao gần như hòa lẫn với màu sắc của băng ở xung quanh, chỉ hơi không 
chú tâm một chút là mất dấu nó ngay lập tức. Có thể nói, đây là một con chó chiến đấu đã được 
trải qua huấn luyện đặc biệt, tương đối đáng sợ. Merkin đi khắp thế giới, có thể cho là đã nhìn 
thấy vô số giống chó đặc chủng, nhưng cũng chưa từng gặp phải con thú chiến đấu nào đáng sợ 
nhường này. Đáng sợ đến mức, khiến bản thân cũng dâng lên cảm giác kính nể và khiếp hãi. 


"Chẳng lẽ không phải chó điên? Nhưng nó cứ lao vào tấn công chúng ta như điên vậy, hay là rút 
lui ra xa một chút nữa." luan cũng hơi khiếp sợ. 


"Không." Merkin tựa như sực hiểu ra điều gì đó, nói: "Con chó này khác với những con chó 
thông thường chúng ta vẫn thấu, nó biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, cũng biết chúng ta đã làm 
những gì, nó đến tìm chúng ta báo thù đấy. Dù mày có chạy tới đâu, nó cũng quyết không 
buông tha đâu." 


"Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào lại bị một con súc sinh làm cho khốn đốn ở trong này à? " lvan 


Trang 1.097/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sắp mất kiểm soát đến nơi, bàn tau cầm súng đã bắt đầu run rấu. 


Merkin chợt cười gằn lạnh lẽo: "Nếu là như vậu..." Y đột nhiên thấp giọng thì thầm nói với luan 
mấy câu. 


"Như vậy được không? " luan kinh ngạc hỏi. 
Merkin cương quyết hạ lệnh: "Cứ làm đi." 


luan chĩa họng súng vào thi thể Cương Nhật Phổ Bạc đang nằm dưới đất, bắn hai phát, không 
thấu phản ứng gì, đang lúc y lấy cò lần nữa, bóng xanh lam kia lại hiện ra, không ngờ đã chắn 
lấy loạt đạn thứ hai. "Oáắc! " Một tiếng kêu bi thảm vang lên, bóng xanh lam ấy chợt dừng lại, 
máu tươi lập tức túa ra trên bộ lông thuần một màu lam nhàn nhạt, toàn thân Cương Lạp run 
lên, vùng bụng phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người bọn 
Merkin. 


"Bắn trúng rồi! " Trên gương mặt lvan nở ra một nụ cười tàn khốc, đang chuẩn bị giương súng 
bắn tiếp, đột nhiên thấy cổ mình mát rượi, ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay trông thấu một cục 
băng to bằng nắm tay sượt qua tóc của Merkin. Merkin vội nhảy giật lùi, ngấng đầu lên nhìn, 
kinh hãi kêu: "Không xong! Nơi này sắp sập rồi! Mau rút lui, rút lui! " 


Thì ra, mái vòm mỏng manh của băng cung đã bị bọn Merkin bắn loạn xạ làm nứt ra một mảng 
lớn, cột trụ chống đỡ băng cung cũng xuất hiện vết rạn, cả tòa cung điện lung lay lắc lư, bất cứ 
lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Bọn Merkin không để ý Cương Lạp, vội xoay người tháo lui, 
hai tên chạy chậm nhất cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết vang dội. Merkin ngoảnh đầu lại 
nhìn, chỉ thấu bọn chúng đã bị một tảng băng lớn trên đỉnh đầu rơi xuống, chặt ngang người đứt 
thành hai đoạn. 


Chạy ra khỏi cửa lớn băng cung, thấy bên trong vẫn có vô số tảng băng rơi xuống, Merkin quay 
sang nhìn luan đứng cạnh, tám người đi vào, không ngờ chỉ có hai người thoát ra, thật đúng là 
một cơn ác mộng. Y nói với lvan: "Đi thôi, quay trở lại, xem thử bọn Trác Mộc Cường Ba đi tới 
đâu rồi." 


Bên trong băng cung, những tảng băng rơi xuống vỡ vụn làm mấy mạt băng bắn 


tung tóe mù mịt, những tinh thể băng lấp lánh ấu tựa như những hạt mưa, những bông tuyết lả 
tả, Cương Lạp thấp giọng rên ư ử, run rấy bò lại chỗ Cương Nhật Phổ Bạc, sắc lam trên thân 
thể nó dần biến mất theo lượng máu xối ra mỗi lúc một nhiều, chỉ loáng cái đã trở lại màu ngân 
bạch như tuyết, những chỗ bị máu tươi nhuôm thắm trông tựa như đóa mai đỏ nở rộ trên vùng 
đất tuyết. Đau quá, phải lúc bình thường, chủ nhân sớm đã tới ôm lấu mình, khẽ vuốt ve bộ lông 
cho mình rồi, tại sao, tại sao, chủ nhân Cương Nhật Phổ Bạc lại không để ý đến mình nữa? 
Cương Lạp cố nhịn cơn đau dữ dội, trở lại bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, hít hít ngửi ngửi, liếm 
láp lên mặt chủ nhân. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc không nói câu nào, thế nhưng, chỉ cần được 
ở bên cạnh anh, Cương Lạp đã cảm thấy không còn đau đớn nữa rồi. 


Lạnh quá! Cương Lạp vùng vẫy bò lết lên người Cương Nhật Phổ Bạc, phục xuống, cuộn mình 
trong lòng chủ nhân. Bờ ngực Cương Nhật Phổ Bạc lúc nào cũng ấm áp như thế, tôi mệt quá, 
chủ nhân... Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc đầy tình cảm, rồi từ từ thiếp đi, dường 
như nó lại mơ thấy, con chó nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang được Cương Nhật Phổ Bạc giơ cao... 


Trang 1.098/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hà, thật đáng nhớ, cảm giác được chủ nhân nâng trên lòng bàn tay, trở về thôi, trở về nơi mà từ 
đó chúng ta đã đến... 


Một mảng tường băng khổng lồ rơi xuống, không lệch không nghiêng, vừa hay bít kín nơi yên 
nghỉ của họ. l 


Cột chặt điểm cố định, đoàn người buộc dâu quanh mình thành một chuỗi, bắt đầu khó nhọc 
tiến vào khu vực gió Tây hoành hành. Vì gió thổi từ phía sau lên phía trước, nên mọi người đều 
đi kiểu giật lùi, hai chân choãi thẳng về phía sau, cơ thể và mặt đất dưới chân gần như tạo thành 
một góc ba mươi độ, nếu không giữ chặt sợi dâu thừng chính, cả người sẽ lập tức bị thổi bau 
tung lên. Giờ thì họ đã tin rằng người dân sống ở dưới chân núi không bịa chuyện rồi. Cứ đi 
được một đoạn, lại phải tìm chỗ chôn cọc cố định, để phòng lực kéo khủng khiếp sẽ giật tung 
cái chốt sắc lên khỏi tảng đất đông, hoặc giả sẽ kéo đứt sợi thừng chính nối liền cả đoàn với 
nhau. 


Cứ thế, đi được chừng hai trăm bước về phía trước, bọn Trác Mộc Cường Ba dần tiến vào khu 
vực trung tâm của dải gió Tâu. Cát đá bau mù mịt khắp trời, chốc chốc lại đập lên mũ bảo hiểm, 
phát ra những âm thanh chát chúa, mọi người đều phải gồng căng hết cơ bắp mới chống chọi 
được sức gió mãnh liệt của Tâu phong đới. Qua lớp quần áo dày cộp, ai nấu đều vẫn cảm nhận 
được, có một bức tường không ngừng đẩy mình tiến lên phía trước, sức người căn bản không thể 
nào kháng cự nổi. Càng đáng sợ hơn nữa là, chốc chốc lại có tảng đá to như cái cối xa bay vụt 
qua, một mặt phải kháng cự cơn gió thốc ghê hồn, mặt khác lại phải né tránh những tảng đá 
bay như đạn pháo, cả đoàn bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Cũng may giáo sư Phương Tân 
và đội trưởng Hồ Dương sớm đã kiến nghị, để Nhạc Dương là người có khả năng quan sát tốt 
nhất phụ trách đoạn hậu, Trương Lập và Ba Tang chia nhau chú ý hai bên trái phải, Trác Mộc 
Cường Ba cao nhất thì để ú phía trước. 


Ngoài khoảng cách năm mươi mét đều đã bị sương mù che phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, 
những tảng đá lớn kia nói đến là đến, nếu bị đập phải... thật là chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta 
phải rùng mình rồi. Đột nhiên phía bên trái có tiếng rít lên, Nhạc Dương nó: "Hướng năm giờ." 
Cả đoàn lập tức cúi rạp xuống, dùng móng vuốt bấm chặt vào tầng đất đông cứng, tau bám chặt 
sợi thừng, thân thể và mặt đất gần như thành một đường thẳng. Chỉ nghe một tiếng 'vù”", tảng 
đá to bằng quả bóng lướt qua phía trên, kế đó bên phải lại có một tảng đá to bằng cái bàn máu 
tính bị gió thổi cho lăn lông lốc về phía trước. Tảng đá to bằng quả bóng đập phải tảng đá to 
bằng cái bàn máy tính, lập tức vỡ vụn tung tóe, những vụn đá nhỏ hóa thành một đám bột, bau 
vù đi. 


Nhìn cảnh tượng ấy, Trương Lập tức khắc hiểu ra bộ mặt trông như quả bí đỏ bị đập bẹp rúm 
kia hình thành như thế nào, người đó chắc chắn đã chết ngay tại chỗ, liền ngay sau đó bị gió 
Tâu hất văng lên không trung, cuối cùng mới rơi xuống khe băng. Thấy tảng đá đã lăn qua, 
Nhạc Dương lại nói: “Thông qua." 


"Đi! " đội trưởng Hồ Dương thúc giục, "chỉ có đoạn này là gian nan nhất thôi, cần phải nhanh 
chóng vượt qua mới được. " 


Trương Lập đột nhiên cảm thấy có ai đó đá mình, kinh hãi thốt lên: "Làm gì đấy? " Quay đầu lại 
nhìn, không hiểu vì sao vuốt bám băng của Mẫn Mẫn đã bị trượt khỏi mặt đất đông cứng, thân 
thể bay là là, hai tau bám chặt vào sợi dâu thừng, còn chân thì giãy đạp lung tung, không sao 


Trang 1.099/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giẫãm xuống mặt đất được nữa, miệng liên tiếp kêu lên: "Bị trượt; bị trượt..." Trương Lập giật 
mình kinh hãi, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, hai chân tựa như bị 
nhấc bổng lên: "Bị trượt! " Kế đó là Trác Mộc Cường Ba... 


Những người khác vội nhốm người cao lên một chút để móng vuốt bập xuống chắc hơn. 
“Bị trượt.” 
"Bị trượt." 


"Bị trượt." 


Cả đoàn người tựa như một hàng chiếc định buộc trên cùng một sợi dây, một chiếc đinh bị gió 
nhổ bật lên khỏi mặt đất, dưới tác động của hiệu ứng domino, những chiếc đỉnh khác cũng lần 
lượt bị nhổ bật lên, từng chiếc, từng chiếc một. Cho đến khi Nhạc Dương đứng cuối cùng cũng 
bị gió thổi bốc lên, cả đội leo núi đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, trông như cái đuôi của con dã 
thú nào đó đang phe phẩy phất phơ trong gió. Điều đội trưởng Hồ Dương lo lắng nhất.... cuối 
cùng đã xảy ra rồi. 


Cơn gió Tâu dường như phát hiện ra một món đồ chơi tân kỳ, càng thêm hứng khởi ra sức thổi 
mạnh, cả bọn Trác Mộc Cường Ba tựa như những con diều trong gió, nối thành một chuỗi, tuụ 
đã mặc quần áo dày sụ, nhưng mặt mũi và tứ chi vẫn bị gió thổi cho biến hình đổi dạng hết cả. 
Mũi đinh chốt bằng thép ở gần họ nhất đang dân bị nhấc bật lên khỏi tầng đất đông, từng chút 
từng chút một. 


Trác Mộc Cường Ba là người chịu lực lớn nhất, những người phía trước không nắm chắc dây 
thừng, cuối cùng đều bị trượt lại dồn đống ở chỗ gã, nếu Trác Mộc Cường Ba cũng bị tuột tau, 
tất cả bọn họ sẽ bị hất văng lên không trung. Gã nghiến chặt răng, dùng hai chân kẹp chặt đầu 
dây thừng, vận hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng xoay người được một vòng, quấn chặt được 
sợi thừng vào eo hông rồi gã vẫn chưa dám lơi tav, lại tiếp tục quấn sợi thừng chính ấy lên hai 
tau để phòng bị trượt ra. Nhạc Dương thì thử bò trở lại điểm đã đóng chốt cố định, nhưng mấu 
lần đều không thành công, cứ bò ngược gió được vài mét, lực ở đầu ngón tay hơi yếu đi một chút 
là lập tức bị gió thổi bật ngược trở về vị trí cũ, có lúc còn bị thổi ngược ra xa hơn. 


Đội trưởng Hồ Dương lòng nóng như lửa đốt, tình trạng này càng kéo dài lâu thì sẽ càng nguụ 
hiểm. Lạt ma Á La cũng lực bất tòng tâm, uống cho một thân võ nghệ cao cường, nhưng ở dải 
gió Tây nàu thì chẳng thể thi triển được. Nhạc Dương đã thất bại đến lần thứ bảy, nhưng khoảng 
cách đến điểm chốt cố định đã mỗi lúc một gần hơn. Bởi Lữ Cánh Nam ở sau lưng anh cũng 
đang nhích từng chút một về phía chốt cố định, mỗi lần Nhạc Dương bị gió thổi bạt về, Lữ Cánh 
Nam đều dùng hai vai mình đỡ lấu móng vuốt bám băng của Nhạc Dương, rốt cuộc cũng đâu 
được anh lại gần điểm chốt hơn một chút. Giáo sư Phương Tân ở phía sau Lữ Cánh Nam cũng 
đang chảm chậm nhích lên trước, hụ vọng có thể trở thành điểm tựa cho Lữ Cánh Nam, nhưng 
ông lại không thể bò nhanh được như cô. Lạt ma Á La thì dịch chuyển rất nhanh, chẳng mấu 
chốc ông đã áp sát được vị trí của Ba Tang. Như vậy sợi thừng như con rồng được chia thành ba 
đoạn, Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương là đầu rồng, giáo sư Phương Tân, đội trưởng Hồ Dương, 
Ba Tang và Lạt ma Á La là thân rồng, còn Trác Mộc Cường Ba chặn đà giật lùi của Trương Lập, 
Đường Mẫn ở phía trước, trở thành đuôi rồng. 


Trang 1.100/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bên bờ sông băng, Merkin dẫn theo lvan trở lại chỗ bọn Max đang ẩn nấp. Tuy Max lấu làm 
ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ có ông chủ và lvan trở lại, nhưng hắn hiểu rất rõ đâu không 
phải là lúc để hỏi han, liền dứt khoát đưa ống nhòm lên tiếp tục quan sát, đợi ông chủ đến hỏi 
mình. 


Quả nhiên, Merkin vừa trông thấu Max đã hỏi ngay: "Chúng vượt qua được chưa? " 


Max vội đưa ống nhòm cho Merkin, cung kính nói: "Còn thảm hại hơn cả chúng ta khi đó, bọn 
chúng bị treo dây hết cả rồi." 


Merkin đón lấy chiếc ống nhòm hồng ngoại, quan sát tình hình trong màn sương mờ mịt, bọn 
Trác Mộc Cường Ba trông giống như một chuỗi đèn lỏng đang lắc qua lắc lại trong cơn gió dữ. Y 
đưa trả ống nhòm cho Max, hờ hững hỏi: "Mày thấy thế nào? " 


Max cười tít mắt đáp: "Lần này thì không có khả năng đâu. Ông chủ, ông thử nghĩ xem, vận tốc 
gió ở khu vực mà chúng phải băng qua lần này còn nhanh hơn khi chúng ta tới đây nhiều lần, 
mà thời tiết hôm ấu, có thể nói là trăm năm hiếm gặp ở vùng núi nàu. Hơn nữa, sương mù hôm 
nay còn dày đặc hơn hôm đó nữa, tôi không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để tìm ra lối vào nhỉ." 
Merkin hừ nhẹ một tiếng: "Không có khả năng... tao nói cho mày biết, chẳng có cái gì là không 
có khả năng cải ” 


Max thầm giật thót mình, không biết mình đã nói sai chỗ nào, vội vàng vâng vâng dạ dạ, gật đầu 
rối rít. 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy một cách rõ rệt rằng đầu ngón tay mình đang sưng phồng tê dại, 
đó là do bị sợi thừng quấn quá chặt, máu ở bàn tay không thể tuần hoàn gây ra. Gã hiểu rất rõ, 
bị sung huyết kéo dài, cộng thêm môi trường nhiệt độ thấp, đôi tau nàu của gã rất có thể sẽ bị 
hoại tử mà hỏng mất. Nhưng gã không thể lơi tay, cũng giống như lần đó cùng Trương Lập bám 
vào một sợi dâu treo lửng lơ trên cầu băng vậy, chỉ cần gã buông tay, cả đội ắt sẽ bị nguy hiểm 
đến tính mạng. 


Nhạc Dương càng áp sát mặt đất, càng lại gần điểm đóng chốt, trở lực của cơn gió Tây trước 
mặt càng lớn, đã nhích cái chốt khoảng hai mét, nhưng tới đây thì không thể nhích thêm dù chỉ 
một phân nữa. Nhìn cái chốt tựa như vươn tay là với tới được, nhưng vẫn không thể chạm đến, 
Nhạc Dương nghiến đến tưởng như vỡ cả răng ra, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như của 
loài dã thú, song vẫn không sao tiến lên được chút nào. Lữ Cánh Nam cũng phải chịu đựng cảm 
giác đau đớn vô cùng, móng vuốt gắn ở chân Nhạc Dương đã xuyên qua lớp y phục trên vai cô, 
đâm thẳng vào da thịt. Dải gió Tâu đè nặng áp lực lên Nhạc Dương, đồng thời lại dùng một 
phương thức còn đau đớn hơn bội phần chuyển hóa phần nào sang thân thể cô, nhưng Lữ Cánh 
Nam cũng không thể lùi bước. 


Lúc này, điều mọi người có thể làm, dường như chỉ có thầm cầu nguyện, khẩn cầu cơn gió Tâu 
quái ác nàu yếu đi một chút, cho dù chỉ một chút chút thôi cũng được. Nhưng trên thực tế, 
chẳng những vậy cơn gió còn có xu hướng càng lúc càng mạnh hơn. 


Trang 1.101⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Hả? " Max nhận lại chiếc ống nhòm, không kìm nổi mà phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. 
Merkin vội hỏi: "Sao rồi? " Chúng bám xuống đất được chưa? Hay là bị thổi bay rồi? 


Chiếc ống nhòm trở lại tay Merkin, Max chỉ lên đống tuyết đọng, xun xoe nói: "Ong chủ, ông 
xem đi! " 

Merkin giơ ống nhòm lên quan sát, ở phía trước "chuỗi đèn lồng", cách một quãng không xa 
lắm, còn một cái bóng mơ hồ màu đỏ, so với "chuỗi đèn lỏng" thì to hơn rất nhiều. Merkin bất 


giác cười khổ nói: "Người Trung Quốc có câu tục ngữ rằng: nhà dột lại gặp mưa rào, đám người 
này... đám người này đúng là lắm tai lắm nạn thật..." 


Chú Thích 


Tran 


1.Tình cảm của Hà Mã dành cho loài chó quả là lớn! Cái chết của Cương Lạp còn bi tráng hơn cả cái chết của một 
số thành viên trong đội của Trác Mộc Cường Ba sau nàu. 


Trang 1.102/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 26 - Tử Vong Tây Phong Đới 


Thời gian lúc này không thể dùng lẽ thường để phán đoán, mới chỉ trôi qua mười mấy phút, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba cảm giác như thể đã trải qua vô số tiếng đồng hồ rồi vậy. Gã vẫn 
đang gắng gượng cầm cự, Trương Lập đỡ Đường Mẫn, quả thực đã không còn hơi sức để chống 
chọi nữa, thế nên cũng bị giật lùi lại, ba người đều dựa cả vào một mình Trác Mộc Cường Ba 
căng ra cầm cự. Bên tai có tiếng sấm ì ùng, Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, một tảng đá 
khống lồ đang lăn nghiêng về phía bọn gã. Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ú nghĩ: tảng đá 
ấu quá lớn, đến nỗi gió mạnh cũng không thể bốc nó lên khỏi mặt đất, nếu như có thể áp sát 
vào... 


Nhạc Dương căng hết cơ bắp, tập trung sức mạnh chuẩn bị xông lên vượt qua hai mét cuối cùng 
kia. Chỉ thấy anh chàng hít sâu một hơi, bàn tay đột nhiên siết lại, túm chắc lấy sợi dây thừng, 
nhích từng chút từng chút một lên phía trước. Lữ Cánh Nam cũng nghiến răng theo sát phía sau 
Nhạc Dương, Nhạc Dương tiến lên được một nấc, cô cũng bò lên theo một nấc, dùng vai mình 
đấu vào móng vuốt gắn dưới chân Nhạc Dương, lấy xương thịt mà ngăn cản đà lui của anh. Mới 
tiến lên được chưa đầy nửa mét, Nhạc Dương đã cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt, đôi tay 
không tự chủ được mà run lên dữ dội, như không còn chịu để cho bản thân điều khiển nữa. Lữ 
Cánh Nam cũng cảm thấy sức nặng của đôi vuốt băng trên vai mình tăng lên rõ rệt, như thể 
chúng đã đâm vào đến tận xương cốt. Cô phải cắn răng chịu đựng mới không thốt lên thành 
tiếng. Đúng lúc ấy, Nhạc Dương chợt cảm giác thế gió phía trước hơi yếu đi, còn đang ngạc 
nhiên, bỗng lại phát hiện ra cả sợi dây thừng đang từ từ hạ xuống, dần dần rời khỏi khu vực gió 
thổi ác liệt nhất. 


Thì ra, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, khi tảng đá lớn kia di động đến 
phía sau lưng, gã đột nhiên trượt đi, thân thể đập mạnh vào tảng đá. Nhất thời Trác Mộc Cường 
Ba cảm giác như thể xương cốt toàn thân đều vỡ vụn ra, nhưng cuối cùng gã cũng bám được vào 
tảng đá lớn, ngay sau đó sợi thừng bị giật tung lên, gã liền đập mạnh đầu xuống, dùng trán đè 
sợi thừng lên mặt tảng đá, rồi lấy răng cắn chặt. Vậy là, cả người Trác Mộc Cường Ba tựa như 
con thằn lằn, xòe rộng ra thành hình chữ "đại" dính chặt lên tảng đá lớn ấy, dây thừng thòng từ 
trên trán xuống dưới bụng. Trương Lập và Đường Mẫn cũng theo đó đè lên, áp lực của ba người 
cuối cùng cũng có thể đè chặt sợi dây thừng lên trên tảng đá ấy. Tảng đá lại tiếp tục lăn, cả "con 
rồng” người này cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. 


Rời khỏi khu vực gió mạnh nhất, áp lực phía trước giảm đi nhiều, Nhạc Dương tự nhiên không 
thể bỏ qua cơ hội tết như vậy được, anh vận hết sức lực nhao lên, đột phá được khoảng cách 
mét rưỡi cuối cùng tưởng chừng như không thể vượt qua kia, bám chặt lấu chốt thép an toàn 
trên mặt đất. Nhạc Dương chạm chân được xuống đất, coi như đã có thêm một điểm cố định, 
trên không trung bớt đi một con diều, bù trên bù dưới, cuối cùng các thành viên còn lại cũng lẫn 
lần lượt đáp được xuống mặt đất. Cảm giác bay trên không trung, so với bị sóng lớn vùi dập 
quăng quật thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không hề kém. Trải qua thử thách như thể bị ném vào 
trong cái lồng giặt vừa rồi, người nào người nấy sắc mặt tái mét, bụng đau như dao cắt, ngực tức 
như búa bổ. Trở về với mặt đất, áp lực nơi bụng và ngực giảm đi, bao nhiêu thứ uế tạp trong 
bụng tức khắc trào ngược ra ngoài, cuối cùng khi không còn gì để nôn ọe nữa, mọi người đành 


Trang 1.103/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bám chặt lấu dây thừng, miệng nhều xuống từng giọt nước trong chỉ thoáng chốc đã đóng thành 
băng, chỉ còn lại luồng khí trắng vẫn không ngừng phả ra nơi miệng mỗi người. 


Bàn tau Nhạc Dương vì dùng sức quá độ nên hãy còn tê rần run rấu, tuy vẫn nắm chặt được sợi 
dây thừng chính, nhưng đó hoàn toàn chỉ là hành vi vô thức. Có điều, người thực sự cảm thấu 
cánh tay không thuộc về mình nữa phải là Trác Mộc Cường Ba. Từ lúc buông sợi dâu để nhào ra 
ôm lấu tảng đá khổng lô kia, gã đã có cảm giác đại não mất đi quuền chi phối cánh tay, thậm chí 
dù chỉ nhúc nhích một ngón tay thôi cũng không thể. Trương Lập nôn hết nước đắng trong 
miệng, ngắng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy đội trưởng Hồ Dương đứng thẳng, đối mặt với 
hướng gió đang ập tới, râu tóc xồổm xoàm, trông như con sư tử đực đang bảo vệ cả bầy, trong 
khi những người khác đa phần vẫn đang khom lưng xuống nôn oe. đội trưởng Hồ Dương cũng 
nhìn thấy Trương Lập, liền nói: "Kỳ lạ thật, dường như gió vếu đi rồi. " 


Trương Lập giờ mới nhận ra, quả nhiên, dẫu rằng sức lực của mình đã bị tiêu hao đến bảy tám 
phần, lúc này lại chỉ bám một tay vào dâu thừng chính, vậy mà lại không bị gió thổi cho đến nỗi 
phất phơ bay qua bay lại như lúc nãy. Cũng có nghĩa là, tốc độ gió thực sự đã giảm ởi nhiều rồi. 
Lẽ nào, hôm nay dải gió Tây này lại khai ân với họ? Trương Lập thầm nhủ mình may mắn, đột 
nhiên phía sau bỗng vang lên tiếng "bịch bịch”, ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấu Trác Mộc Cường 
Ba không nắm chắc được dây thừng, bị gió thổi ngã lăn xuống đất, đang lăn ra xa. Mặc dù dâu 
thừng vẫn lồng qua dây an toàn, nhưng đoạn cuối lại không thắt nút, cứ tiếp tục như thế này, rất 
có thể Trác Mộc Cường Ba sẽ bị gió thổi cho rời hẳn khỏi dâu thừng chính, cuối cùng không biết 
sẽ bay tới chỗ nào nữa. 


Trương Lập hoảng hốt kêu lên: "Cường Ba thiếu gia..." rồi vội vàng vươn tay ra chụp lấy, nhưng 
đã không chụp được, bản thân lại suýt chút nữa cũng bị gió hất ngã. Lúc nàu, Lạt ma Á La ở 
phía trước thấy thế, liền giơ một tau ra thử sức gió, cảm giác mình có thể vượt qua được, liền 
vung đao lên chặt đứt móc nối giữa dây thừng và dâu an toàn, điều chỉnh nhịp thở, rồi đột nhiên 
xoay người một cái, vòng qua Đường Mẫn ở sau lưng, kế đó móng vuốt băng khẽ điểm xuống 
nền đất, lại xoay chuyển một vòng theo hướng ngược lại, vòng qua Trương Lập. Thân thể Lạt 
ma Á La xoay chuyển với tốc độ cực cao trong cơn gió dữ, thoắt trái thoắt phải, trông chẳng 
khác nào con quay, mặc cho gió thổi, thân mình đung qua đưa lại, song ông không ngã xuống, 
mà vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến lại gần Trác Mộc Cường Ba. 


Chỉ trong chớp mắt, Lạt ma Á La đã chộp được Trác Mộc Cường Ba, móng vuốt vội đập mạnh, 
thân thể ghim chặt xuống nền đất sau lưng Trác Mộc Cường Ba như một mũi đỉnh, đồng thời 
ông lại với tau tóm lấy sợi dây thừng quấn vào hông, khi ấy, đà lui của Trác Mộc Cường Ba mới 
dừng lại. 


Trác Mộc Cường Ba bất lực nhìn hai cánh tau mình, gắng gượng cử động hai vai, cười khổ nói: 
"Không hiểu tại sao, đột nhiên không cử động nổi nữa." 


Lạt ma Á La một tau giữ chặt dây thừng, một tay bóp vào cánh tau Trác Mộc Cường Ba, vuốt 
lên vuốt xuống một lượt, nghiêm mặt nói: "Bị thít vào lâu quá rồi. Cậu nhất định phải cử động 
cánh tay cho máu được lưu thông, bằng không sẽ hoại tử mất. " 


Đầu bên kia, đội trưởng Hồ Dương thấy Trác Mộc Cường Ba đã tạm thời không còn nguy hiểm, 
cũng nói: "Không xong, không phải gió yếu đi đâu, mà là đang biến hướng đấy! Đi nhanh lên, 
chỉ có cơ hội này nữa thôi, nhanh, nhanh lên, hướng gió mà thay đổi thì tình hình càng tệ hại 


Trang 1.104/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hơn nữa đấu! " 
Nhạc Dương nghe thế, lại càng thêm căng thẳng, vội hỏi: "Sao... sao lại biến hướng được? " 
Đội trưởng Hồ Dương gắt lên: "Không còn thời gian giải thích đâu, mau rời khỏi đây thôi. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Dùng đại lực thích băng bộ, không thể để bị trượt nữa, nhất định phải cố 
định chắc chắn điểm an toàn. Đi, động tác nhanh lên nào! " 


Đoàn người gần như áp sát xuống mặt đất để bò lên phía trước, hứng lấu cơn gió Tây lạnh thấu 
xương, lao vào giữa đám cát bay đá chạy như rừng súng mưa đạn, nhọc nhằn nhích từng chút 
một. Cũng không biết đã bò như thế được bao lâu, trong tiếng thét gào điên loạn của trận cuồng 
phong, màn sương mù mê ảo dần dâng lên, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy ba mươi 
mét. Lúc này nếu có tảng đá lớn nào bay đến thì lại càng khó né tránh hơn. Bất đồ, phía trước 
xuất hiện một tảng nham thạch lớn, cao chừng năm sáu mét, đứng vững như bàn thạch giữa trận 
cuồng phong ghê rợn. Mẫn Mẫn mừng rỡ reo lên: "Nhìn xem! Nhìn xem, bên kia có tảng đá 
lớn, chúng ta có thể qua đó tránh gió tạm! " Tâm trạng ấy, thật chẳng khác nào người ôm ván 
gỗ lênh đênh trôi dạt trên mặt biển mấy ngày liền đột nhiên trông thấu một hòn đảo hoang vậu. 
Mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu nấp được sau lưng tảng đá ấu, ít nhất thì cũng có 
thể khôi phục được phần nào thể lực. 


Khi chỉ còn cách tảng đá ấy chừng chưa đầu năm chục mét, Trác Mộc Cường Ba chợt nhắc nhở 
Lạt ma Á La đang ở phía trước dẫn đường: "Hình như không ổn, tôi có cảm giác không ổn lắm! 


Hj 


Lạt ma Á La phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nghe Trác Mộc Cường Ba nói thế, ngay lập tức 
đã liên tưởng đến chuyện tuyết yêu bắt người trong sương mù mà người dân tộc Tạng dưới chân 
núi đã kể. Tức thì liên không nói hai lời, rút đao vận hết sức ném về phía tảng đá lớn ấy. Quả 
nhiên không ngoài dự liệu của ông, tảng đá vốn vững vàng chắc chắn kia đột nhiên dựng phắt 
lên, thân hình lại cao thêm một khoảng nữa, phát ra những tiếng thét gào khiến người ta sởn 
hết cả gai ốc, rồi lần tít ra xa, tiếng bước chân sẩm sập trong gió khiến mặt đất rung lên bản bật 
1. 


Lữ Cánh Nam khẽ lắc đầu. Không thể tưởng tượng được người Tuyết trong truyền thuyết lại là 
con thú khổng lồ có huyết thống lân cận với loài người, rất có khả năng chúng còn có cả trí tuệ 
nữa. Ví như khi nãu nó chồm hỗm trong sương mù đợi con người tự chui đầu vào rọ, một khi 
đến quá gần, vì thể lực và hình thể khác biệt quá lớn, ắt cả bọn sẽ chẳng có lấu cả cơ hội trả 
đòn. Một đối thủ như vậy quả thật đáng sợ. 


Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nói: "Đi theo nói ” 
Nhạc Dương kinh hãi kêu lên: "Đội trưởng Hồ, không phải anh muốn bắt về một con đấu chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương liền quát: "Đồ ngu! Đến cả tuyết yêu cũng không thể chống lại vận tốc gió 
đến cực hạn ở dải gió Tây này. Bọn chúng thường sinh sống ở quanh đâu, nhất định là rất quen 
đường thuộc lối, phải đi theo chúng mới may ra còn có cơ hội sống sót trở về! " 


"Hử? Biến tình thế bất lợi thành ưu thế rồi, không ngờ còn biết theo dấu tuyết yêu tìm lối thoát 


Trang 1.105/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa, xem ra hai năm huấn luyện đặc biệt của chúng cũng không uống phí đâu." Merkin nói với 
vẻ tán thưởng. 


luan nói: "Vô dụng thôi, chúng bám vào dây thừng như thế, không thể nao đuổi kịp tuyết yêu 
được, lại không dám nổ súng vì như vậy sẽ dẫn đến tuyết lở đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Gió ở 
dải gió Tây ấy dường như lại bắt đầu cuồng loạn lên thì phải? " 


Max xun xoe nói với Merkin: "Ông chủ, chúng ta cũng phải tìm nơi nào đó náu thân đi, bằng 
không hướng gió biến đổi, cả chúng ta cũng có nguy cơ bị thổi bay đi đó." 


Merkin gật đầu, ba người liền rời xa khỏi khu vực dải gió Tây. Merkin ngoảnh đầu lại nhìn một 
vùng sương tuyết mịt mờ, thầm nhủ: "Đừng làm ta thất vọng đấy, Cường Ba thiếu gial " 


Sải bước theo hướng tuyết yêu chạy trốn, quả nhiên gió Tây có vẻ như đã yếu dần, vận tốc gió 
giảm ởi, tốc độ tiến lên của cả đoàn cũng theo đó mà tăng lên, Trác Mộc Cường Ba vẫn làm 
động tác gập vào duỗi ra để khôi phục cánh tay, có vẻ như đang từ từ tìm lại được cảm giác sở 
hữu đôi tay. Nhưng thân hình to lớn như trái núi của tuyết yêu lại đã dẫn trở nên mờ nhạt trong 
sương mịt mùng, đội trưởng Hồ Dương hết sức lo lắng. Nếu lỡ để mất cái mốc chỉ đường di động 
này, bọn họ ắt sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chốn Tử vong Tây phong đới này mất. 


Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của Lạt ma Á La khi nãy, liền 
giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió, gió dường như đã yếu đi thêm chút nữa. Nhưng Hồ 
Dương biết rất rõ, ở khu vực Tây phong đới cuồng loạn này, tình huống như vậy xuất hiện là bởi 
đang có một luồng khí lưu mãnh liệt hơn dần dần hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy vếu ởi 
thế gió Tây mạnh mẽ, một khi đã thành hình, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió Tâu chết 
người nàu... Đó gọi là gió dao cạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân Nam cực, vốn 
đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. 


Đội trưởng Hồ Dương vừa gượng chống lại cơn gió, cố tiến lên phía trước, vừa nói với mọi 
người: "Cứ tiếp tục thế nàu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất dấu tuyết yêu mất. Một cơn gió 
còn bạo liệt hơn đang hình thành, nếu trước lúc đó chúng ta không tìm được nơi nào ấn tránh 
thì không ai có thể sống sót đâu. Đành phải mạo hiểm thôi! " 


Nhạc Dương nói: "Anh nói đi, phải làm thế nào? " 


Đội trưởng Hồ Dương đáp: "Bây giờ gió đã không thể nào thổi thốc chúng ta lên khỏi mặt đất 
nữa, nhân lúc này, không cần dây thừng nữa, chỉ cần dùng dây an toàn nối từng người lại với 
nhau, mượn lực đẩy của gió Tâu mà đi cho nhanh." 


Mọi người im bặt trong mấy giâu ngắn ngủi, ý kiến của đội trưởng Hồ Dương quả thực quá ư 
mạo hiểm. Không kéo căng dây thừng nối với chốt an toàn, chỉ dựa vào sức mấu người tiến lên, 
nếu như chuyện bị gió thổi thốc lên như vừa nãy lại xảy ra, hậu quả sẽ là tất cả đều chết ráo chứ 
chẳng chơi. Hơn nữa, kiến nghị nàu được xây dựng trên cơ sở bọn họ nhất định phải tìm ra được 
một chỗ hõm núi để tránh gió, nếu như không tìm được, dù có liều mạng băng qua được Tử 
vong Tâu phong đới đi nữa, vậy thì làm sao trở về được đây? 


Đội trưởng Hồ Dương cuống lên, rối rít hỏi: "Mọi người nói gì đi chứ, có lẽ chúng ta chỉ có 
khoảng một hai phút thời gian thôi, không thể chân chừ được đâu! " 


Trang 1.106/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lần đầu tiên mọi người thấu Lữ Cánh Nam cắn chặt môi dưới, nhưng đây là quyết định can hệ 
đến tính mạng của toàn đội, cô đưa mắt nhìn Lạt ma Á La. Vị lạt ma già cũng đang nhíu chặt hai 
hàng lông mày lại, ông hiểu rõ động tác vừa nãy của mình, đó chẳng qua là khoảnh khắc thực 
lực bùng phát lên lúc lâm nguụ, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không thể thực hiện nổi. Nhạc 
Dương đặt cánh tay lên con dao săn, chỉ cần Lữ Cánh Nam hạ lệnh một tiếng, anh sẽ lập tức 
chặt đứt dâu thừng, cả đám người sẽ được đầu lao thắng vào dải gió Tây không phương không 
hướng gì phía trước mặt. 


Chỉ trong năm giây đồng hồ, thời gian và không gian tựa như bị đông kết lại, họ lại phải chơi trò 
tung đồng xu với Tử thần thêm một lần nữa, sống, chết mỗi bên chỉ chiếm năm mươi phần trăm 
cơ hội. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lữ Cánh Nam cũng quyết đoán hạ lệnh: "Chặt 
dây! ” 


Chỉ nghe Nhạc Dương kêu lên: "Chặt dây." Mọi người lập tức cảm thấy lực kéo mạnh mẽ giúp 
họ kháng cự lại gió Tâu bỗng nhiên nhẹ bãng, tất cả đều không tự chủ được mà để cơn gió đầu 
lao nhanh về phía trước. 


Gió Tây, dùng nốt chút hơi thở cuối cùng của mình, thổi cho đám người nối liền thành một hàng 
dài này loạng chà loạng choạng, bước được bước không, hệt như đàn vịt được lùa về chuồng vậu. 
Trông bọn họ rất giống những tuyển thủ tham gia một trò chơi tập thể, bị buộc chặt cả vào với 
nhau, bất cứ người nào không thể giữ cho bước chân đồng bộ với mọi người là cả đội liền có 
nguy cơ ngã nhào. 


Nếu ví chuyện bám dây thừng tiến lên khi nãy là ngồi trên con thuyền buồm dập dênh trong con 
sóng dữ, thì lúc này họ tựa như ngồi trên một cái bè gỗ đã gãy cột buồm, không thể điều khiển 
phương hướng, chỉ dành để gió mặc sức thao túng. Hoặc giả hụ vọng sẽ ở ngay trước mắt, hoặc 
cũng có thể là cái chết, nhưng lúc này thì chẳng còn ai nghĩ ngợi đến những điều ấu nữa, người 
nào người nấy đều chỉ biết chạy và chạy, dốc hết sức ra mà chạy. Chỉ khi nào theo kịp tốc độ 
của gió, hình dáng mới do bản thân họ khống chế. Giờ cũng không thể phán đoán xem sương 
mù đã đến nồng độ nào, càng tệ hại hơn nữa là, thân thể con tuyết yêu kia cuối cùng cũng đã 
biến mất trong màn sương mênh mông, không thể tìm lại được nữa. 


Không biết họ đã chạy được bao lâu, đến cuối cùng, đó cơ hồ đã trở thành một hành động trốn 
chạy theo bản năng, bản thân họ cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc là gió đấu họ chạu 
hay là họ tự guồng chân chạy nữa. Tầng đất đông cứng dưới chân dần chuyển sang lớp băng 
phủ, rồi thành thảm tuyết, tuyết mỗi lúc một dàu, rồi thành từng dải như máng ngựa, mọi người 
cứ bước sâu bước nông, vừa chạy vừa lăn vừa bò, những tiếng kêu "bịch bịch” vang lên không 
ngớt. "Phịich! " Lạt ma Á La ngã xuống nền đất tuyết, xoau người tránh đà lao tới của Trác Mộc 
Cường Ba ở phía sau, tay ông giơ lên cao trông như bức tượng Nữ thần Tự do bên Mỹ, khàn 
giọng hét lên: "Chúng ta đã thoát rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba ngắng mặt lên khỏi đống tuyết, không buồn gạt tuyết dính trên mặt đi, chỉ 
thấy phía trước, trong đống tuyết trông như cái nấm khổng lô đó, tựa như có một vệt nứt, chính 
giữa cái nấm xuất hiện một đường rãnh. Cái rãnh ấu vừa hay lại có thể kéo thẳng lên đỉnh núi. 


Trương Lập phía sau lưng gã cũng bổ nhào một cái, lao thẳng vào đống tuyết dày, anh hiểu 
rằng, lần này họ lại thắng trong canh bạc với Tử thần. Ït nhất ở nơi nàu cũng không thấy có gió 
nữa, Tử vong Tây phong đới, đối với họ đã trở thành một danh từ của thời quá khứ. Lữ Cánh 


Trang 1.107/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nam nhìn đội trưởng Hồ Dương với ánh mắt cảm kích. Đội trưởng Hồ Dương đứng trong đống 
tuyết ngập tới đầu gối, nhìn Trác Mộc Cường Ba, dùng ánh mắt nhắc lại với gã rằng: "Trong 
hoàn cảnh chúng ta, nếu cậu không nghĩ ra những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo, thì chỉ có một 
kết cục duy nhất mà thôi, đó là phải trả giá bằng tính mạng của chính cậu." 


Giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh Nhạc Dương nghỉ ngơi giây lát, tuy đều đội mũ trùm, nhưng 
vẫn có thể nhìn thấy nét cười trong mắt ông. 


Nhạc Dương nói: "Chắc là tuyết yêu biến mất ở gần đâu đây thôi, mấu người chúng ta đúng là 
phải cảm ơn nó đã dẫn đường đi mới được.” 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn xuống chân, không ngừng lắc đầu. Đất đông cứng! Tuy trong khu 
vực gió Tâu đã xuất hiện tầng nham thạch hở, nhưng gần lên đến đỉnh núi, dưới chân họ không 
ngờ lại biến thành tầng đất đông! Đội trưởng Hồ Dương đã leo vô số ngọn núi tuyết, xưa nay 
chưa từng thấu ở đâu có tầng đất đông gần đỉnh núi như thế này cả. Phải biết rằng, với nhiệt độ 
thấp tuyệt đối quanh năm cộng với sức gió đáng sợ của đỉnh núi tuyết, tầng đất đông nào cũng 
sẽ bị nứt toác, bị gió thổi bay đi. Trên đỉnh núi tuyết, ngoài tuyết ra thì chỉ còn tầng nham thạch 
cứng mà thôi. Không khoa học nào có thể giải thích nổi, tại sao tảng đất đông lại xuất hiện ở 
khu vực cao như thế này cả. Thế nhưng, nó lại vẫn cứ xuất hiện ở đâu. 


Đội trưởng Hồ Dương đưa mắt nhìn theo vết nứt, duy chỉ có chỗ miệng khe nứt bên đống tuyết 
ấu là lộ ra tầng nham thạch màu đen tuyền như gang thép. 


Lữ Cánh Nam cổ vũ mọi người: "Nào, các chàng trai trẻ! Các vị lão gia! Đừng dừng lại, cố gắng 
lên, cố vượt qua hai trăm mét cuối cùng này đi nào! Chúng ta sắp lên tới đỉnh núi rồi! " 


Đội trưởng Hồ Dương cũng phản ứng: "Mau đứng lên! Không muốn chết thì..." 


Lữ Cánh Nam kiên quyết chỉ lên đỉnh núi, cả đoàn người lại bắt đầu khó nhọc chậm chạp leo lên 
phía trên. Bên dưới khe nứt là tầng đất đông, hai bên vách tựa như tường cao dựng đứng chắn 
gió lại, đoạn cuối cùng khi sắp lên đến đỉnh núi phải là lộ trình khó khăn nguy hiểm nhất, nhưng 
ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc này, ngược lại thành ra đoạn đường an toàn thoải mái nhất. 


Được nửa đường, tai nghe của Lữ Cánh Nam bất chợt xuất hiện những tạp âm 'lẹt xẹt”, chỉ tiết 
rất nhỏ này không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của cô. Lữ Cánh Nam vội lập tức hỏi ngay: "Đội 
trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, tín hiệu điện tử bị nhiễu, phía anh có phản ứng gì không? " 


Giọng đội trưởng Hồ Dương pha lẫn với một số tạp âm truyền tới: "Hả? Cô nói cái gì? Hình 
như... cô nghe... gì à? ” 


Lữ Cánh Nam vội nói: "Mọi người... nghe thấy tôi nói gì không? Hệ thống liên lạc của mọi người 
thế nào rồi? " 

Bên tai vang lên toàn là các tạp âm hỗn loạn: "...quan, tôi” "Nhiễu..." "nghĩ..." 

Lữ Cánh Nam bỏ mũ trùm đầu, giật ống dưỡng khí ra, khẽ thở hổn hển, không khí trên đỉnh núi 
quả thực quá lạnh. Giáo sư Phương Tân cũng sớm đã cởi bỏ mũ trùm đầu, nói: "Tôi biết tình 
huống này, đây là phản ứng từ trường mạnh. Có thể là đỉnh núi này tàng chứa một nguồn năng 


lượng từ trường khổng lỏ, từ thạch thiên nhiên có thể ngăn chặn mọi tín hiệu điện tử, tình hình 
cũng giống như lúc chúng ta ở trong Đảo Huyền Không tự vậy." 


Trang 1.108/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ánh mắt Lữ Cánh Nam thoáng hiện lên một tia bất an. Nếu trên đỉnh núi nàu không thể sử 
dụng các thiết bị điện tử, chẳng khác nào họ đã mất đi con mắt, biết dựa vào thứ gì để tìm kiếm 
lối vào sơn cốc kia đây? 


Khi họ leo lên được đỉnh núi tuyết thì đã chậm mất một bước, sương mù mờ mịt đã che phủ kín 
đặc cả vùng núi xung quanh. Dõi mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng đều chỉ là một vùng 
trắng mờ đục, nếu không phải đã dùng dây an toàn nối nhau lại, và trước mắt vẫn còn lờ mờ 
nhìn thấy được mấy bóng người, chỉ sợ bọn Trác Mộc Cường Ba đã đi tản ra từ lúc nào không 
biết rồi. Các máu móc lấy ra, dù điều chỉnh thế nào cũng không có chút phản ứng gì. Mà 
nguyên nhân sâu xa nhất khiến chậm chễ, đương nhiên chính là bởi họ đã lãng phí quá nhiều 
thời gian ở bên dưới. 


Đội trưởng Hồ Dương thò đầu ra nhìn một lúc, rồi vội rụt vào hít oxụ, nói với giọng đầy tiếc 
nuối: "Toàn bộ các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, vậy là coi như đã chặt đứt tứ chi ngũ 
quan của chúng ta rồi còn gì. Tình huống này quả là đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, không 
ngờ trong dãy Himalava lại có một ngọn núi từ thạch, đây... đâu đích thực là do chúng ta đã sơ 
suất trong khâu chuẩn bị rồi! " 


Giờ đâu cả đoàn bọn Trác Mộc Cường Ba đang xếp thành hàng một trên mặt tuyết nghiêng 
nghiêng, hai bên là tuyết chất đống cao ngất, khe hẹp ở giữa chỉ đủ cho hai ba người đi qua. 
Bên ngoài khe nứt đó, gió Tây vẫn hoành hành cuồng loạn. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Thế nàu không phải là cách, nếu không tìm thấy lối vào sơn cốc, 
chúng ta sẽ bị vâu khốn ở đây đến chết mất." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Hay là thế này, cứ tìm kiếm men triển núi theo phương ngang, nếu 
thực sự không tìm được thì chúng ta xuống núi ở phía bên kia vậy." 


Trương Lập nói: "Thế chẳng phải là đã vượt qua biên giới rồi à? " 


Ba Tang lạnh lùng đáp: "Ở đâu là khu vực không người, lấu đâu ra biên với chẳng giới." Hồi 
trước anh ta và đồng bọn toàn băng núi vượt đèo để qua biên giới, nên cũng không lấu gì làm lạ. 


Lạt ma Á La lo lắng nói: "Gió tây ở triển núi, so với bên dưới khu vực đọng tuyết này thì chỉ có 
lớn hơn chứ không nhỏ hơn đâu, muốn dịch chuyển theo phương ngang trên triển núi khó lắm 
đấy. Giờ ở dưới chân chúng ta là một lớp tuyết dày chứ không phải tầng đất đông cứng, đến cả 
một điểm cố định cũng không thể nào có nổi ấy chứ." 


Trương Lập thở dài: "Vấn đề vẫn là do không thể sử dụng được máy móc. Hà, nếu chúng ta có 
thiết bị đo đạc không cần dùng đến điện tử thì tốt quá rồi." Có điều, trong xã hội hiện đại nàu, 
gần như đã không còn thứ thiết bị thám trắc nào không ứng dụng hai nguyên lú điện và từ ấu 
nữa rồi. 


Đường Mẫn nói: "Nhưng cứ ở mãi trong ổ tuyết nàu cũng không phải cách hay, dưỡng khí của 
chúng ta không còn bao lâu nữa đâu. Lại còn vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ nữa, không phải là chuyện 
nhỏ đâu." 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Đó vẫn không phải vấn để mà tôi lo lắng nhất. Đụn tuyết này thoạt 
nhìn có vẻ chắc chắn, kỳ thực rất dễ sụp xuống, nếu chúng ta ở đây lâu quá, tuyết ở hai bên đổ 


Trang 1.109/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ập xuống thì cả bọn sẽ bị vùi chôn bên dưới đấy." 


Lạt ma Á La nói: "Tảm nhìn quá thấp, gió cũng lớn nữa, dù là lên triển núi trinh sát thôi, nhưng 
nếu tất cả cùng đi thì cũng chỉ tăng thêm phần nguy hiểm mà thôi. Tôi đề nghị, tôi, Cường Ba 
thiếu gia, Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương, bốn chúng tôi sẽ lên đấu xem sao." 


Nhạc Dương nói: "Tại sao chúng tôi đi lại thêm phần nguy hiểm? " 


Trương Lập cũng nói: "Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được sự nguy hiểm mà đại sư nói, nhưng tại sao 
cả giáo quan cũng không thể đi? " 


Đường Mẫn thì thắc mắc: "Đã tới đây rồi, cứ như vậy rút lui, chẳng phải sẽ uống bao công sức 
trước đây ư? ” 


Gần như người nào cũng lên tiếng, lối đi nhỏ hẹp lại dẫn âm tốt, làm Trác Mộc Cường Ba nghe 
mà nhức hết cả đầu. Gã không kìm được, gắt lên: "Đừng ồn nữa, mọi người yên lặng chút xem 
nào! ” Giọng gã không lớn lắm, nhưng trong lời nói lại toát lên một vẻ uy nghiêm tự nhiên. 
Đúng khoảnh khắc ấy, không ngờ tất cả đều im lặng, ngước nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba, 
thể hình trong như ngọn núi ấy của gã khiến tâm thần mỗi người đều trấn định lại phần nào. 
Trác Mộc Cường Ba điểm đạm nói: "Thảo luận chẳng đưa đến kết quả gì đâu, chúng ta nghe đội 
trưởng Hồ Dương nói xem." Đội trưởng Hô Dương khẽ gật đầu: "Kiến nghị của pháp sư Á La rất 
đáng thử xem. Giờ mạo hiểm xông lên cũng không phải là cách hay, kiên quyết rút lui cũng 
không phải lựa chọn hàng đầu, tốt nhất là mấy người lên trước thăm dò. Nếu quả thực không 
thể tìm được, vậy thì chỉ còn cách đánh trống thu quân thôi." 


Lạt ma Á La giải thích với mọi người: "Tôi nghĩ thế này, đội trưởng Hồ Dương rất có kinh 
nghiệm ở vùng địa cực, Ba Tang thì đã có trải nghiệm tương tự tình huống này rồi, thể hình của 
Cường Ba thiếu gia có ưu thế nhất định khi chống chọi lại cuồng phong, còn tôi, tôi nghĩ mình 
vẫn còn năng lực hoạt động được trong khu vực có gió mạnh. Không phải tôi nói những người 
còn lại không làm được, mà chỉ là tập trung ưu thế của từng người lại, hòng đạt tới hiệu quả cao 
nhất thôi." 


Đội trưởng Hỏ Dương tiếp lời: "Hơn nữa, có mọi người làm mốc đánh dấu và biển chỉ hướng 
cho chúng tôi quav lại, tỉ lệ thành công lại được nâng cao đáng kể. Nếu không còn ý kiến nào 
khác thì cứ quvết định như vậy đi. Đưa các công cụ đây, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát." 


Đường Mẫn nắm chặt bàn tay Trác Mộc Cường Ba, nói: "Cẩn thận đấy." 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: "Yên tâm, đội trưởng Hồ Dương đã thành tinh rồi, không có 
anh ấy, chúng ta làm sao đến được chỗ này. Có anh ấu uềm hộ cho anh, dẫu có gặp phải tuyết 
yêu, bọn anh cũng có thể bắt một hai con đem về ấy chứ. 


Bốn người mang theo chốt thép, đục băng, dây thừng..., bỏ hết các trang bị vô dụng như đồ 
điện tử và máy ảnh, bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh đỉnh núi. Vừa mới thò đầu ra khỏi khe 
nứt, gió Tâu đã thổi ập tới như dao cắt. Trong cơn gió cuồng bạo ấu, phạm vi thăm dò của bốn 
người không thể quá lớn, kế hoạch của họ chỉ là đi sang hai bên trái phải, mỗi bên chừng hai 
trăm mét. 


Thế nhưng, giờ thì tầm nhìn chỉ còn chưa đầu năm mét, trong màn sương mù mênh mang mờ 
mịt nàu, thử hỏi còn có thể quan trắc ra được cái gì nữa chứ? Bốn người men theo triển núi đi vẻ 


Trang 1.110/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phía Tây Bắc chừng hai trăm mét, rồi lại đi về phía Đông Nam chừng hai trăm mét, Ba Tang bỏ 
mặt nạ dưỡng khí xuống nói: "Không được, đã đến khu vực rìa của tầng tuyết phủ rồi, trên cái 
"tán nấm" này, ngoài cái khe mà chúng ta đi lúc nã, không còn thông đạo nào khác nữa, trên 
đây căn bản là không có đường. Đụn tuyết này trông như cái ô có đỉnh xòe ra hình chữ đinh (`), 
dù là hướng nào, cũng phải thả dây thừng leo thẳng xuống. Còn nữa, giờ tôi đang nghi ngờ, rốt 
cuộc chúng ta đã lên đến đỉnh núi hay chưa đây? " 


Trác Mộc Cường Ba giương mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấu trắng toát một vùng. Lạt ma Á 
La cũng lộ ra ánh mắt hoang mang, trong sương mù dày đặc như thế này, không ai biết được rốt 
cuộc họ đã lên đến đỉnh núi hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Tạm gác chuyện ấy lại 
đã, chúng ta thử buông thừng xuống xem sao rồi tính sau." 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: "Phạm vi lớn như vậy, chúng ta nên buông thừng xuống ở chỗ 
nào đây? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Tìm mấy điểm đóng chốt an toàn, thử hết một lượt. Độ cao lớn nhất 
là một trăm mét, gió ở đây lớn quá, khoảng cách xa quá thì nguy cơ bị đứt dây rất cao." 


Trong đụn tuyết ấy, hộ tìm được bảy điểm để thử buông dây, lần lượt thử hết, nhưng không có 
điểm nào có thể thả dâu xuống được chạm đáy. Bốn phía đều mênh mang, trên không thể tới 
trời, dưới không tới đất, trước sau trái phải thảy đều không thấy vách núi. Bốn người đành quay 
trở lại, lúc nàu tầm nhìn lại càng thấp hơn nữa, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì, đội trưởng 
Hồ Dương nói: "So sánh với bản đồ vệ tỉnh, và phân tích của máy tính, thì tấm bản đồ kia đích 
thực là chỉ hướng đến khu vực xung quanh mỏm núi này, hơn nữa tuyết yêu cũng biến mất ở 
quanh quần đâu đây thôi.Chỉ tiếc là, lên núi có đường, mà xuống núi lại không có lối, rốt cuộc là 
chuyện dì đây chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nêu ý kiến: "Hay là chúng ta thử thêm mấy lần nữa? " 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: "Không được, dây thừng bị mài mòn ghê quá. Hơn nữa cậu xem 
xem, với tình hình thời tiết thế nàu, có thử thêm mấy lần cũng vô dụng thôi. " 


Ba Tang nói: "Liệu có phải vì tuyết dàu quá không? Chúng ta đổi chỗ ra triển núi thử xem sao? " 


Đội trưởng Hồ Dương và hai người khác đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu nói: "Có thể thử xem 
sao. Đi thôi, chúng ta trở về báo tin cho mọi người." 


Khi rời khỏi đụn tuyết, ánh mắt Ba Tang bỗng trở nên mênh mang, cảm giác nàu sao mà quen 
thuộc, bị bao vây trong màn sương tuyết lạnh lẽo, không nhìn thấu đường phía trước, bên tai chỉ 
nghe tiếng gió, cơn gió phẫn nộ thét gào. Đột nhiên trong óc anh ta lóe lên một hình ảnh, là gì 
vậu? Năm xưa dường như cũng như thế này, đúng rồi, là ở một đoạn triển núi nào đó, đột nhiên 
lăn xuống, dường như đúng là vậy? Lại dường như không phải vậy, rốt cuộc là thế nào đây? Bàn 
tau Ba Tang thọc vào trong mũ đội đầu, ra sức vầy vò mái tóc chỉ ngắn chừng đốt ngón taụ. 


Trở lại chỗ cũ, nói rõ tình hình với mọi người xong, cả đoàn lại đi xuống mép bên dưới đụn 
tuyết, tuy rằng gió Tây rất cuồng loạn, nhưng thế gió bên dưới đụn tuyết không đủ để tạo thành 
sự uy hiếp lớn. Nhưng quãng đường vòng từ khe nứt đến triển núi, lại là đoạn đường mà mọi 
người vừa đi vừa nơm nớp âu lo nhất. 


Gió lạnh thổi quét qua, mọi người loạng choạng bước đi trong tuyết, mỗi bước đều ngập sâu vào 


Trang 1.111⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nền đất tuyết phủ, chỗ nông nhất cũng ngập đến tận thắt lưng, có thể nói là mỗi bước đi mỗi 
gian nan. Mọi người vịn chắc lấy nhau, chỉ sợ có ai bất cần rơi xuống khe nứt nào đó, thì kết cục 
cũng chẳng khác nào bị ngã xuống khe băng. 


Đi trong vùng tuyết phủ này, không ai dám nói lớn tiếng, trên đầu là băng tích ngàn năm, chỉ tù 
tiện ập xuống một mảng nhỏ thôi cũng đủ khiến bọn họ chết hết ở chốn đây rồi. Gió ở đâu 
không cuồng loạn như ở Tây phong đới, băng tuyết cũng không hiểm trở bằng khu vực khe băng 
nứt, nhưng lại là quãng đường mà bọn Trác Mộc Cường Ba nơm nớp sợ, bước đi cần thận dè dặt 
nhất. Ngoại trừ đụn tuyết khổng lồ trên đỉnh đầu, trong đám sương mù mờ mịt kia, ai biết được 
phía trước mặt mình có đột nhiên xuất hiện con quái thú to đến rợn cả người kia hay không. Mọi 
người nói ít lạ thường, chỉ lặng lẽ lần tay lên vách bên của đụn tuyết để tiến về phía trước, tay 
kia nắm chặt lại thành nắm đấm gác lên vai người đi trước, bên trong giữ chặt sợi dâu an toàn 
đảm bảo cho tính mạng của mình. 


Lộ trình không dài, nhưng thời gian trùng trình ở đây lại là nhiều nhất, bởi vì... nguy cơ bốn bề. 
Nguy cơ bốn bề, trước tiên ấy là cơn gió cuồng loạn thốc vào mặt. Chốc chốc gió lại men theo 
mép dưới đụn tuyết thổi tạt qua, rất bất chừng, không biết tới lúc nào nữa. Để kháng cự lại gió 
Tâu, tất cả thành viên trong đội phải xếp thành thế trận, các thứ đục băng, dùi băng, cuốc 
chim... đều phải lấy ra dùng. Cứ mỗi lần gió Tây quét qua như thế, cả đám Trác Mộc Cường Ba 
đều mệt nhoài đến sức cùng lực kiệt. Tiếp đó là đống tuyết ngàn cân lơ lửng trên đỉnh đầu kia, 
chỉ riêng về kích cỡ thôi cũng lớn hơn những khối băng ở khu phía dưới cả trăm lân rồi, lại chỉ 
chít những vết nứt nẻ, chẳng hiểu sẽ sụp xuống lúc nào, cái áp lực vô hình mà đám người phía 
dưới phải chịu đựng đó lại càng khủng khiếp hơn nữa nhất là mỗi khi có gió thổi qua khiến đụn 
tuyết bên trên rập rình đung đưa. Ngoài ra, ở mép dưới hướng ra bên ngoài của đụn tuyết còn la 
liệt rất nhiều những gò tuyết trắng trông từa tựa như ở rừng tháp băng, nhưng hơi thấp hơn, 
thoạt nhìn giống vô số chiếc bánh bao khổng lỏ bày trên mặt đất. đội trưởng Hồ Dương kinh 
hoảng cảnh cáo với những người còn lại, đó là gò đông trướng, là loại gò phình lên do sự sai biệt 
nhiệt độ của tầng đất đông cứng, so ra thì chẳng khác nào những trái bom hẹn giờ bên trong 
nén đầy khí cao áp, có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào. Đó chính là kỳ quan tự nhiên mang tính 
phá hoại kinh khủng, được mệnh danh là núi lửa băng; không chỉ có vậu, trong màn sương tuyết 
mịt mờ không thể nhìn thấu gì sau lưng đoàn người leo núi, vẫn còn lửng lơ một mối uụ hiếp bí 
ấn hơn, đáng sợ hơn bội phần. Dựa vào sự mẫn cảm đặc biệt hơn người với mối hiểm nguy của 
mình, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang thi thoảng lại kêu mọi người dừng lại, tập trung toàn bộ 
tinh thân đề phòng mối nguy không thể nhìn thấy ở phía sau đó, có lúc thì mấy phút, có lúc đến 
mười mấy phút, tới khi hơi thở mọi người bắt đầu rối loạn, tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát 
đảm đìa, hai người họ mới bảo có thể tiếp tục tiến lên được rồi. Tuy rằng không trực tiếp đối 
mặt với những quan ải sinh tử, nhưng tiến lên phía trước bên dưới đụn tuyết cùng với bốn mối 
nguy hiểm rình rập như thế, muốn đi nhanh thực sự là một điều bất khả. 


Mọi người đều nắm chặt sợi thừng trong tay, lặng lẽ bước đi. Lạt ma Á La và giáo sư Phương 
Tân bắt đầu dự cảm thấy thất bại đang gần kê, những người khác cũng bị một bầu không khí 
băng lạnh bao phủ. Vừa đi được vài bước, Nhạc Dương vừa cất tiếng: "Kù thực..." thì đội trưởng 
Hồ Dương đột nhiên thấp giọng hô khẽ "Cần thận! " đồng thời nghiêng người ngã xuống, lăn ra 
phía ngoài, những thành viên khác trong đoàn không kịp nghĩ ngợi gì, cũng đổ người lăn theo. 
Vừa rời khỏi vị trí đó, một đụn tuyết cao ngang đầu người từ trên cao ập xuống, dấy lên một 
màn mù trắng toát trên mặt đất. 


Trang 1.112/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương thở phào một tiếng: "Được rồi, sau này nói chuuện thì cần thận một chút, 
sóng âm chấn động có thể gây ra sạt lở bất cứ lúc nào đấy! " Nhạc Dương liền bịt chặt miệng 
mình lại. 


Không biết đã đi được bao lâu, bầu trời phía trước bắt đầu rộng mở, sương mù cũng sáng dần 
lên. Đội trưởng Hồ Dương thở ra khe khẽ, nói: "Vòng ra đến triển núi rồi." Toàn thể thành viên 
trong đội giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì vẫn còn đập thình thịch liên hồi. 


Ở đoạn trên, triển núi cũng không có đường, lấy máy đo ra, vẫn toàn tạp âm hỗn loạn, số má 
điện tử thì nhảy liên hồi kỳ trận, căn bản không thể sử dụng nổi. Giáo sư Phương Tân thở dài 
nói: "Xem ra, toàn bộ khu núi này đã bị từ trường bao vây rồi. Đúng là một tấm bình phong 
thiên nhiên, nếu không có nó, chỉ e Bạc Ba La thần miếu sớm đã bị người ta phát hiện ra rồi." 


Lạt ma Á La nói: "Không chỉ vậu, còn có cả màn sương và dải gió Tâu khủng khiếp kia nữa, 
chẳng trách đã có bao nhiêu kẻ mạo hiểm đều thất bại. Ở chốn nàu, muốn..." Ông đột nhiên 
ngừng lại, không nói tiếp nữa, nhưng ai cũng hiểu rằng, Lạt ma Á La muốn nói: "muốn tìm được 
lối vào thần miếu trong hoàn cảnh này là điều tuyệt đối không thể làm được." 


Các đội viên hết sức lo lắng. Trác Mộc Cường Ba là người lo lắng nhất. bọn họ đều cho rằng, 
liều mạng thập tử nhất sinh mới giành được tấm bản đồ, lần này hụ vọng tìm thấy thần miếu là 
lớn nhất rồi, thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã đập tan giấc mơ tốt đẹp của họ như bóng bóng 
xà phòng. Ở nơi này, không máy móc nào có thể sử dụng nổi, thị lực lại chỉ giới hạn trong tắm 
một hai mét, trèo lên triển núi, gió Tây sẽ đấy ngược họ trở về. Lại còn cả loài thú khổng lồ nấp 
trong màn sương tuyết kia, thi thoảng ẩn hiện bắt người đi ăn sống nuốt tươi nữa, riêng nghĩ đến 
thôi cũng đủ khiến người ta phải lạnh hết cả người rồi. Chỉ có giáo sư Phương Tân, mối lo trong 
lòng đã trở thành hiện thực, tâm trạng tự nhiên là phức tạp hơn nhiều. Nhưng giờ đây, điều ông 
nghĩ nhiều hơn cả chính là làm sao để trở về. Gió Tây đã đẩy họ một mạch tới chỗ đụn tuyết 
này, muốn trở lại, ắt sẽ khó khăn hơn lúc lên đây bội phần. 


Lữ Cánh Nam nói: "Chúng ta vòng qua bên kia xem sao, giờ chỉ hụ vọng có thể phát hiện được 
gì đó ở phía bên kia thôi. " 

Lạt ma Á La vẫn là người đi đầu toàn đội, vừa mới bám theo lên được chỗ mỏm núi, đột nhiên 
thấy thân thể lửng lơ giữa tảng không, ông vội bám chắc lấu dây thừng, mấy người phía sau cùng 
hợp lực kéo lạt ma trở lại. Chỉ thấu Lạt ma Á La biến sắc nói: "Có phải chúng ta đã ra khỏi đụn 
tuyết rồi không? Sao cảm giác vẫn đang ở vùng rìa đụn tuyets, thế mà vừa qua đỉnh dốc đã 
không thấy đường tồi, lẽ nào cả dải triển núi này đều là vách dựng đứng hình chữ đinh(') hau 
sao? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: "Không thể nào, chúng ta từ bên dưới leo lên từng bước từng bước cơ 
mà, triển núi không thể hình chữ đinh được. Có điều, vách dựng đứng hình chữ liễu(ˆ) thì rất có 
khả năng xuất hiện." 


Lạt ma Á La nói: "Hay là để tôi xuống dưới xem thế nào? " 


Dây thừng được cố định chắc chắn rồi thả xuống, Lạt ma Á La cài dâu an toàn, trượt theo sợi 
dây thừng leo xuống. Chỉ thoáng cái, bóng ông đã biến mất trong màn sương mù dày đặc. Thời 
gian dần trôi, quả tim mọi người lửng lơ treo mỗi lúc một cao, đúng lúc Nhạc Dương gần như 
không thể nhẫn nại nổi nữa, định ra kéo dâu thửng thử liên lạc với Lạt ma Á La thì pháp sư đã 


Trang 1.113/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


leo lên, chụp mặt nạ hít dưỡng khí một lúc mới hồi phục được. Nhìn bóng hình Lạt ma Á La 
hiện ra trong màn sương mù mờ mịt, Ba Tang chợt giật thót mình, tay phải không tự chủ được 
mà rung lên một chặp, lần mò đến vị trí khẩu súng một cách vô thức, đáng tiếc, lúc này anh ta 
lại không mang súng bên mình. Mọi người đều vây xung quanh Lạt ma Á La, không ai để ý đến 
hành động kỳ lạ ấy của Ba Tang cả. 


Lạt ma Á La khôi phục phần nào thể lực, lắc đâu lia lịa nói: "Không được, sâu không thấu đáu, 
tôi trượt xuống tầm một trăm mét mà vẫn chưa chạm tới vật thể nào cả. Bốn phía đều là sương 
mù trắng toát, chẳng nhìn thấu gì hết. Tôi đã bắn dâu móc ra cả bốn phía xung quanh, nhưng 
cũng không chạm phải bất cứ thứ gì." 


Đội trưởng Hồ Dương lặp lại những điều Lạt ma Á La vừa nói: "Trượt xuống một trăm mét, 
trong phạm vi không gian hai chục mét không có vách núi, cũng có nghĩa là triển núi này có 
dạng đứt gãu nghiêng về một phương, phía bên kia triển dốc hoàn toàn hụt và hổng, chẳng 
những vậy, độ nghiêng này còn rất lớn nữa.” 


Lữ Cánh Nam nói: "Không sai, điều này rất hợp với suy luận theo chiều hướng mạnh dạn của 
một số chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng, gần đây có một khu vực hõm xuống ở trên triển 
núi, đó rất có khả năng chính là nơi Bạc Ba La thần miếu được xây dựng." Nói đoạn, cô giơ hai 
ngón tay lên thành hình chữ "V”" ngược, kế đó lại tách ra một khoảng, nhìn vào phía tay phải 
nói, "Đây là núi Tư Tất Kiệt Mạc ở phía Trung Quốc." Rồi lạ nhìn sang tay trái bảo, "Đây là phía 
Nepal." Cuối cùng, cô hướng ánh mắt vào phía khoảng trống giữa hai ngón tay, "Đây, chính là 
chỗ núi tuyết bị nứt ra mà các chuyên gia suụ đoán, bên dưới chính là nơi Bạc Ba La thần miếu 
được xây dựng." 


Trương Lập như sực hiểu ra chuyện gì đó, nói: "Không ngờ lại là vậy. Tạm không nói đến 
chuyện cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể lên đỉnh từ phía biên giới Trung Quốc, mà 
cho dù có lên được đỉnh ở phía Nepal đi chăng nữa, cũng chỉ có thể trở về theo hướng Nepal 
mà thôi, bởi vì đâu căn bản không phải một đỉnh núi, mà là hai, ở giữa có một khoảng đứt gãu 
không thể vượt qua được. " 


Nhạc Dương cũng vỗ tau đánh "đét" một tiếng: "Ở đâu một năm bốn mùa đều là sương mù mờ 
mịt, cộng thêm từ trường mạnh làm nhiễu loạn tất cả các thiết bị điện tử, có hai tầng bảo vệ 
thiên nhiên này, dù là ảnh chụp vệ tinh hay quan sát ở cự lụ gần thì cũng không thể thấy được 
diện mạo của khe hở khổng lồ này được. Chẳng trách... chẳng trách đã hơn trăm năm rồi, mà 
không có người nào tìm được Bạc Ba La thần miếu! Sương mù như thế này, dù thần miếu có ở 
ngay trước mặt cũng chẳng trông thấy ấy chứ! " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Dù biết được thì đã sao chứ? Vấn đề của chúng ta hiện nay là, làm 
sao tìm được nơi duy nhất có thể đi xuống kia, rốt cuộc lối vào ở đâu chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương ủ rũ nói: "Mấu chốt lúc này là chúng ta không tìm được lối vào kia. Bản 
đồ cũng chỉ chủ thích một phạm vi ước chừng, chỉ hướng đỉnh ngọn núi có đụn tuyết và các đỉnh 
núi vệ tỉnh xung quanh, nhưng chúng tôi đã thử bảy lần trên đỉnh đụn tuyết rồi, mỗi lần đều 
trượt xuống cả trăm mét hoặc hơn, không lần nào là chạm tới mặt núi cả. Mà quan trọng nhất là 
màn sương mù ở đây lớn quá, chúng ta đã đến trễ một bước, đi đường vòng lên triển núi nàu đã 
là cách trong lúc không còn cách nào khác rồi. Chúng tôi hụ vọng tìm thấy mép của khe nứt kia, 
nhưng giờ xem ra, khe nứt này có lẽ còn lớn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu nữa, 


Trang 1.114/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


từ phạm vi bị sương mù bao phủ này mà tính, chỉ sợ đường kính của nó phải trên ba chục câu số 
vuông chứ chẳng chơi đâu." 


Tất cả đều nhìn vào biển sương mù mênh mang thở dài bất lực, thử buông dây trượt xuống trong 
phạm vi lớn như thế nàu có khác gì đáu bể mò kim đâu chứ? Phải cần bao nhiêu thời gian mới 
hoàn thành? Huống hồ, họ đã chọn một ngày thời tiết đẹp nhất trên rặng núi này rồi, nếu đổi 
sang một thời gian khác, chỉ riêng thứ gió dao cạo vận tốc trên 100 mét/giây kia cũng đủ để tàn 
sát tất cả mọi sự sống ở khu vực này rồi. 


Giáo sư Phương Tân đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ba Tang, anh thử xem có nhớ lại được điều gì 
trong hoàn cảnh này không. Chẳng hạn như hồi đó bọn anh bị lăn xuống ở chỗ nào? Tình hình 
xung quanh như thế nào? " 


Ba Tang cười gượng nói: "Tình hình lúc đó quả thực là rất giống bây giờ, nhưng mọi người thử 
nhìn xung quanh mà xem, có ai cho tôi biết được địa hình xung quanh đây như thế nào hau 
không? " Tất cả chỉ biết lắc đầu. Ngoài xa hai mét, hình dáng một người chỉ là cái bóng mờ mờ 
nhàn nhạt, đừng nói gì đến cả một dải núi tuyết hòa lẫn với sương mù thành một mảng mênh 
mang. 


Khẽ cắn chặt răng lại, Ba Tang nói: "Hay là để tôi thử xuống một lần, xem xem có nhớ lại được 
điều gì đó không? " 

Cả đoàn người lại tiếp tục men theo triển núi đi về phía Đông Nam chừng mấy trăm mét nữa, 
chọn một điểm để buông dây, bắt đầu lắp đặt các thiết bị, chuẩn bị thả Ba Tang xuống dưới. 


Chú Thích 


TTTrrnnnnaaaanm 


1.Chỗ này có đôi chút khó hiểu, hàm lượng ô xy trong không khí hiện nay không đủ để tồn tại những loài động vật 
lớn như ở các kỷ thuộc đại Trung sinh, đặc biệt trong môi trường không khí loãng trên núi tuyết. Một người như tác 
giả Hà Mã chắc không đưa ra những tình tiết quá vô lý, hẳn phải có một giả thiết hợp lý nào đó mà ông chưa nói rõ 
ra. 


Trang 1.115/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 27 - Hồi Ức Của Ba Tang 


Treo mình lơ lửng giữa không trung, sương mù trắng toát trôi qua bên cạnh như nước, phía 
trước là một vùng trắng mê ảo, trong màn sương tựa hồ như có ảo ảnh, lại cơ hồ chẳng có thứ 
gì. Ba Tang giật phăng mũ đội đầu, bình tĩnh hít thở, nồng độ ô xụ ở đây rất thấp, nhưng anh ta 
có cảm giác đầu óc mình tỉnh táo chưa từng thấy, sự thay đổi bất ngờ giữa ấm áp và lạnh buốt 
khiến bộ não anh giữ được ở trạng thái cảnh giác cao độ nhất. Trong sương mù kia, rốt cuộc là 
có thứ gì? Ba Tang cố gắng nhớ lại, anh ta nhớ lại những đồng đội cũ, rất nhiều người, đang khó 
nhọc tiến lên phía trước ở một nơi khá giống với Tâu phong đới. Không, thế gió và tốc độ gió 
tuyệt đối không mạnh mẽ như lần này, nhưng màn sương mù mê ảo ở xung quanh thì rất tương 
đồng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, trước mắt chỉ có sương mù và tuyết trắng; cũng không 
nghe thấy gì cả, bên tai chỉ có tiếng gió thét gào. Người đầu tiên ngã xuống kia là ai? Lúc ấy, 
dường như còn có thể sử dụng các thiết bị thông tin? Họ đã dùng thiết bị thông tin gì? Không 
đúng, dường như có người nhảy xuống theo, phải xuống dưới rồi mới liên lạc được? Rốt cuộc lúc 
đó họ đã lăn bao nhiêu lâu mới dừng lại? Thứ cuối cùng họ nhìn thấy là... màu xanh, cả một 
vùng xanh ngút mắt tựa chốn thiên đường, là cỏ hay là cây, Ba Tang cũng không phân biệt nổi, 
đây là bức tranh cuối cùng anh ta có thể lục lọi tìm kiếm trong kú ức của mình. Ba Tang còn 
nghe Trương Lập kể, khi họ tìm thấy anh ta lần đầu tiên, anh ta đã nói với Trác Mộc Cường Ba, 
nơi đó có đồng cở, có linh dương Tây Tạng, còn có cả những loài thực vật khủng khiếp và nhiều 
thứ gì đó khác nữa, thế nhưng lúc này, anh ta hoàn toàn không nhớ nổi thứ gì nữa, chỉ nhớ rằng 
bác sĩ đã nói: "Vì quá gắng sức muốn nhớ lại, thành thử ra đã chìm sâu hơn nữa vào trạng thái 
đóng kín, đến cả những ký ức có liên quan cũng bị phong tỏa luôn rồi. Tốt nhất anh không nên 
cố gắng nhớ lại đoạn trải nghiệm ấu nữa, làm như vậy cực kỳ nguụ hiểm, tình huống tệ nhất là... 
anh có thể đột tử." 


Ba Tang thở dài một tiếng, dùng dây móc bắn ra bốn phía xung quanh một lần, nhưng lần nào 
cũng rơi vào khoảng không. Triển núi này hoàn toàn là một mỏm núi nhô ra lơ lửng, thử mãi 
không có ích gì, anh ta đành leo lên trở lại. 


Trong lúc Ba Tang trượt xuống, Đường Mẫn ở bên trên kiến nghị: "Nếu... nếu khe nứt nàu đủ 
rộng, không phải chúng ta có thể mạo hiểm nhảy dù xuống sao? " Trương Lập và Nhạc Dương 
đều cảm thấy cách này có vẻ khả thi, cùng phát ra một tiếng "ừm'. 


"Không được! " đội trưởng Hồ Dương phản đối ngay lập tức. "Gió bên dưới kia như thế nào? 
Phía dưới kia rốt cuộc là gì? Bên dưới kia rốt cuộc có gì? Tất cả chúng ta đều không biết. Chẳng 
nhìn thấy bất cứ thứ gì, nếu dù bị treo lửng lơ giữa không trung thì phải làm sao? Nếu nhảy dù 
xuống trước mặt tuyết yêu, thì phải làm thế nào? Hơn nữa, còn có tấm chắn thiên nhiên nàu 
nữa, sợ rằng một khi xuống đến bên dưới, chúng ta sẽ mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài, 
vậy thì, xuống dưới đó xong liệu có thể đi ra không? Bên dưới kia có điều kiện và không gian để 
sinh tồn hau không? Những vếu tố chưa biết thật quá nhiều, cho dù mạo hiểm, thì cũng không 
thể mạo hiểm cái kiểu không nắm chắc một chút nào như thế được." 


Nhạc Dương nói: "Trừ phi lắp đặt thiết bị phát xạ laser ở điểm rơi an toàn, trực tiếp dùng vệ tinh 
trong vũ trụ định vị, như vậy thì mới nhảy dù được.” 


Trang 1.116/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân bổ sung thêm: "Còn một điểm nữa, hụ vọng mọi người sẽ để ý. Trước 
chúng ta, đã có vô số người đến đây rồi. Tôi tin rằng, trong đó có không ít người mạo hiểm 
nhảy xuống dưới, nhưng bọn họ đều không thành công. Cũng có nghĩa là, những người xuống 
bên dưới đó, không một ai có thể trở ra cả." 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, không đúng, thầu giáo nói vậy không đúng rồi, Ba Tang đã ra 
khỏi đó, Đường Thọ cũng đã ra khỏi nơi đó, chỉ là bọn họ một người thì đã mất đi ký ức, người 


còn lại thì phát điên rồi mà thôi." Vấn đề là không biết bọn họ đã xuống từ chỗ nào, rốt cuộc có 
phải là nơi nàu hau không thì vẫn chưa thể xác định được. 


Đúng lúc này, Ba Tang đã bám dây thừng leo lên. Chính vào khoảnh khắc anh ta leo lên triển 
núi, từng hình ảnh, không, nên nói là một dạng hồi ức, một dạng hồi ức bị vùi sâu chôn chặt 
bỗng nhiên xuất hiện trong óc anh ta, bên tai Ba Tang vắng lên những âm thanh hư ảo, nghe 
thấy có người nói bằng tiếng Nepal: "Chạy nhanh lên! Đừng có quay đầu, đừng quay đầu lại! 
Chúng đến rồi! Đến rồi! Đừng quay đầu lại! Đừng dừng lại! " Ngoài ra, trong những âm thanh ấy 
còn pha tạp rất nhiều tiếng rú gào, tiếng thét, tiếng rống, những âm thanh đau đớn như thể 
không muốn sống ấy, nếu như buộc phải hình dung, vậy thì, đó chính là âm thanh mà bọn Trác 
Mộc Cường Ba đã nghe thấy trong động chuột ở Khả Khả Tây Lụ, chính là thứ âm thanh ấu. 


Ba Tang nhớ lại rồi, người hét lên đó là đội trưởng, người đội trưởng từng khiến anh ta khâm 
phục nhất, kính sợ nhất, đó là lần đầu tiên anh ta nghe thấy đội trưởng phát ra tiếng kêu gào 
tuyệt vọng đến thế, tựa hồ như cả thế giới này sắp diệt vong đến nơi rồi vậu. Anh ta ngoảnh đầu 
lại, đúng thế, lúc đó anh ta đã ngoảnh đầu lại nhìn, bởi vì tiếng thét thê thảm của đội trưởng, 
giọng đội trưởng đã hoàn toàn biến đổi. Đó cũng là lần đầu tiên Ba Tang không tuân theo mệnh 
lệnh của đội trưởng, anh ta đã ngoảnh đầu lại. Ba Tang nhìn thấy một đám sương mù đỏ, khắp 
nơi đâu cũng chỉ thấy sương mù đỏ, tuyết đỏ như máu, cảnh tượng ấy lẽ ra chỉ nên có ở chốn 
địa ngục A tù mà thôi. Trước mắt Ba Tang đột nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ, hệt như Lạt 
ma Á La vừa nãu vậu, đột nhiên xuất hiện trong màn sương mờ mịt. Trước tiên là cái đầu mờ 
nhạt, kế đó là thân hình, một, rồi lại thêm một nữa, bọn chúng dường như đang truy đuổi. Bản 
thân anh ta thì đang bỏ chạy trối chết, trong tau có súng, trên người mặc áo chống đạn, eo hông 
còn giắt những vũ khí nổ có uy lực kinh hồn, thế nhưng Ba Tang chỉ nghĩ đến chạy, chạy, 
chạv... 


Người trước mắt đó là ai? Không, bộ xương trắng phía trước đó là ai? Cũng không đúng, người 
ấu vẫn còn đang sống, chỉ còn lại một đống xương trắng, nhưng anh ta vẫn còn sống. Hai con 
ngươi vẫn đang chuyển động bên trong hốc mắt, chỉ có điều da mặt anh ta đã bị bóc đi hết, nội 
tạng, cơ thịt cũng đã bị ăn hết rồi, nhưng não bộ thì nhất định vẫn còn hoạt động, tựa hồ như 
còn muốn biểu đạt điều gì đó, ngón tay chỉ về một hướng, ánh mắt cũng nhìn về hướng öó... 
dưới chân là tuyết bị máu nhuộm đỏ, xương trắng như tuyết, người này là ai, sao mà quen thuộc 
đến thế... 


Đó là đội trưởng đấy sao? Người đàn ông mà anh ta khâm phục nhất, kính sợ nhất đó hay sao? 
Người khiến Ba Tang có cảm giác dó chính là người mạnh nhất thế gian này đấy hay sao? Người 
đàn ông mà mới mấy giây trước vẫn còn kêu hét bảo anh ta đừng quay đầu, chớ có ngoảnh 
nhìn, chỉ chạy về phía trước đó hay sao? Lẽ nào anh ta đã chạy một vòng trong màn sương mù 
rồi? 


Đội Nhện Xanh, đội quân tác chiến đặc chủng đủ thực lực để ngạo thị cả giới quân sự, khiến các 


Trang 1.117⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước trên thế giới đều phải xem trọng đây sao? Thứ họ đang trải qua không phải là chiến tranh 
nữa, mà là một trận đồ sát! Những bộ xương trắng bên cạnh đây, tất cả đều là đồng đội của 
mình hay sao? Vừa nãy, chính họ đã kêu gào thảm thiết đấu hay sao? Máu, máu đã nhuộm đỏ 
nền tuyết, đã nhuộm đỏ cả sương mù, không khí anh ta hít vào phổi cũng toàn máu của đồng 
đội mình. Gió vẫn thét gào trong màn sương mù, dường như có thứ gì đó xuất hiện, bọn chúng 
đã bao vây anh ta lại, số lượng ấy, rốt cuộc chúng là thứ gì? Bóng hình đó sao mà mơ hồ, song 
lại khiến người ta phải run lên... 


Mọi người nhận ra từ lúc trở lại triển núi, Ba Tang đột nhiên ôm chặt lấy đầu, hai tay không ngờ 
còn cào rách cả da đầu, răng cắn chặt đến nỗi phát ra những tiếng ken két rợn người, từ gót 
chân lên tới ngọn tóc, toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run lên bần bật. Trương Lập, Nhạc 
Dương thấy tình hình đó, vội kéo Ba Tang xuống khỏi triển dốc. Lần trước trong Đảo Huyền 
Không tự, thứ dây leo biết nhu động ấu chẳng qua chỉ khiến anh ta cuống lên, còn lần này thì 
tình trạng rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều. 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn thần sắc thống khổ hiện lên trên gương mặt Ba Tang; Lữ Cánh Nam 
đang ở bên cạnh giúp anh ta bình tĩnh trở lại: "...Không sao đâu, không nhớ ra thì không cần 
phải nghĩ nữa, không sao đâu, tất cả vẫn còn nằm trong tầm khống chế, anh không sao cả, 
những người xung quanh anh cũng đều không sao cả... Không có chuyện gì xảy ra hết, những 
thứ anh trông thấy, nghe thấy, tất cả đều chỉ là ảo giác, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Lấy cho tôi 
một liều an thần dạng xịt..." Cô quay người lại, lắc đầu với Trác Mộc Cường Ba: "Xem ra, chúng 
ta không thể không trở về rồi! " 


Trương Lập thất thanh kêu lên: "Tại sao? Chúng ta vẫn có thể thử thêm mấy lần nữa, lại chạm 
được vào vách đá thì sao? " 


Đường Mẫn thì tựa như sắp phát khóc lên đến nơi, nói: "Nếu lần này mà rút lui, chúng ta sẽ phải 
đợi thêm một năm nữa mới có thể leo lên được đỉnh núi tuyết này đấy. Lẽ nào thật sự không 
còn cách khác nữa hay sao? Đội trưởng Hồ? Kinh nghiệm ở vùng cực địa của anh rất phong 
phú, chắc là phải có cách gì chứ? Anh thử nghĩ cách gì đi? " 


Giáo sư Phương Tân và Lạt ma Á La đều không lên tiếng, chắc chỉ có hai người họ đã dự liệu 
được kết cục này từ trước. Trác Mộc Cường Ba cũng không nói gì, có lẽ tất cả đều là số mệnh, 
chỉ là trở về như vậy, thực sự gã không cam tâm một chút nào, thế nàu có nghĩa là gì? Là thất 
bại ư? Hai năm rồi, bao nhiêu nỗ lực bỏ ra đều trôi theo dòng nước, còn cơ hội làm lại lần nữa 
hay không? 


Đội trưởng Hồ Dương nói với những thành viên còn lại trong đội: "Không có cơ hội, đến cả xác 
suất mạo hiểm cũng không có nữa, tìm làm sao đây? Hơn nữa, mọi người tự nhìn van khí áp của 
bình dưỡng khí xem, ô xụ còn lại không bao nhiêu nữa đâu, trong môi trường thiếu dưỡng khí 
này, thể lực của chúng ta sẽ giảm xuống chỉ còn chưa đầy ba mươi phần trăm lúc bình thường, 
giờ mà không trở vẻ thì không đi nổi nữa đâu. Trong danh sách những kẻ thất bại không chỉ có 
một mình nhóm chúng ta, mà cho đến giờ, cả nhóm vẫn không ai thương vong gì, đó đã có thể 
coi là đạt được thành công rất lớn rồi. Đương nhiên, câu này phải đợi chúng ta xông qua Tử 
vong Tâu phong đới trở về rồi mới nói được. Tôi, với cương vị là cố vấn đặc biệt của mọi người, 
có nghĩa vụ hiệp trợ giáo quan và sĩ quan chỉ huy giúp mọi người trở về an toàn, những hành 
động mạo hiểm không thể thực hiện nổi nà, tôi tuyệt đối không ủng hộ mọi người tiếp tục đâu, 
trừ phi lúc nàu, màn sương mù dày đặc che kín trời đất kia lập tức biến mất, mọi người cho rằng 


Trang 1.118/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khả năng ấy có thể xảy ra hay không? 
Đường Mẫn khe khẽ dựa vào người Trác Mộc Cường Ba, thấp giọng hỏi: "Anh Cường Ba..." 


Trương Lập, Nhạc Dương, Lạt ma Á La, giáo sư Phương Tân... ánh mắt mọi người đều tập 
trung về phía gã. Trác Mộc Cường Ba thấy trái tim mình như nóng bừng lên, nếu gã vẫn quyết 
tâm kiên trì, tất cả bọn họ sẽ đều ở lại đâu cùng với gã, dù là đâm đầu vào cửa tử, họ cũng 
không chút nề hà do dự gì. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn gã, ánh mắt Lữ Cánh Nam cũng dịch 
chuuển lại phía ấu, Ba Tang lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, trố ra nhìn gã không chớp mắt, 
ánh mắt đầy vẻ dò hỏi pha lẫn với kỳ vọng. 


Bởi vì một giấc mộng xa xăm, mà kết giao được với những người có thể giao cả tính mạng cho 
mình, đây là điều mà Trác Mộc Cường Ba không hề nghĩ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh 
chụp Tử kỳ lân ấy. Từ bỏ giấc mơ hay từ bỏ tính mạng của bạn bè, gã buộc phải chọn một trong 
hai con đường đó, cơ hồ không cần phải suụ nghĩ gì, gã ắt sẽ chọn con đường đầu tiên. Tuy nói 
rằng lần nàu đã thất bại, nhưng thế không có nghĩa là bọn họ đã thất bại một cách triệt để, đầu 
mối vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó... huống hồ, nhân sinh luận tri kỷ, một người có được mấu 
người bạn sống chết có nhau, chỉ một câu nói, đã có thể mang tính mạng mình ra đặt ngay vào 
tau gã mà không hề ngần ngại, không hẻ hối hận oán than, cũng chẳng cần báo đáp. Nhìn 
những gương mặt thanh tân ấu, Đường Mẫn, Trương Lập, Nhạc Dương, bọn họ không thể chết 
được, tuổi trẻ của họ chỉ mới vừa bắt đầu, cuộc đời sau nàu của họ sẽ xán lạn rực rõ; Ba Tang 
không thể chết, anh đã phải hứng chịu quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trải nghiệm, anh ta đã 
chuộc đủ tội lỗi của mình, lẽ ra phải được sống một cuộc đời mới; đội trưởng, Lạt ma Á La, giáo 
quan Lữ Cánh Nam, giáo sư Phương Tân... họ lại càng không thể chết, họ vốn là nhân tài của 
đất nước, là nhân vật đỉnh cao trong mỗi lĩnh vực, lại là những người đã dành cho gã sự giúp đỡ 
vô cùng lớn lao, sự tôn tại của họ, có thể nói là còn quan trọng hơn sự tồn tại của bản thân gã 
bội phần. 


Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba không khỏi khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ta nên nghe theo 
chuyên gia thôi, thế thì, rút lui vậy..." 


"Cường Ba thiếu gia..." Trương Lập và Nhạc Dương gần như đồng thanh kêu lên. Đường Mẫn 
thấy sống mũi mình cay cay, chừng như nước mắt sắp trào ra đến nơi. Trác Mộc Cường Ba đã từ 
bỏ con đường tìm kiếm mộng tưởng, việc đó chẳng khác nào cắt thịt cắt da của cô ra vậu. Lần 
này là cơ hội tốt nhất, bọn họ đã đến gần Bạc Ba La thần miếu đến vậy rồi, thế mà lại bỏ cuộc ở 
đây, không có lú do gì lại như thế cả. 


Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên vai Trác Mộc Cường Ba, mỗi cái vỗ, đều như đánh thẳng vào sâu 
thắm đáy lòng gã. Mãi tới khi giáo sư khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường Ba mới cố nén cảm giác bi 
thương, gật đầu đáp lại một cách kiên nghị, quyết đoán. 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn cảnh tượng ấu mà không sao hiểu nổi. Trong cả đội, anh chàng cao 
lớn này không phải là người lãnh đạo, cũng chẳng có điểm gì hơn người, bình thường lại biểu 
hiện chẳng lấu gì làm xuất sắc, sao mọi người lại đều nhìn chằm chằm vào gã ta chờ quyết định 
như thế? Nhưng anh đâu có biết, Trác Mộc Cường Ba không chỉ là người khởi phát và người tài 
trợ kinh phí cho hành động lần này, trong đội ngũ, thân phận của gã gần như là một lãnh tụ tinh 
thần vậy, mỗi người đều lấy gã làm trung tâm mà tụ tập lại với nhau. Giáo sư Phương Tân là 
người hợp tác và người chỉ đường dẫn lối cho gã, Đường Mẫn mong mỏi được vĩnh viễn ở bên 


Trang 1.119/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cạnh gã, Trương Lập thì từ lúc trong động băng ở Khả Khả Tây Lụ đã thầm thẻ với lòng mình, 
Nhạc Dương thì lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm nhớ ơn người đã cởi áo bọc bọc lấy mình, rồi 
dùng thân thể xác thịt mà đối chọi với bầy ong sát nhân khủng khiếp, Ba Tang thì là em trai của 
lão bộc trong nhà Trác Mộc Cường Ba, anh gia nhập đội ngũ nàu một nửa cũng là vì trả nợ ân 
tình, còn Lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam, dường như họ cũng vì Cường Ba thiếu gia mà xuất hiện 
ở đây. Một khi Trác Mộc Cường Ba ngã xuống, cả nhóm người nàu cũng sẽ tan rã sụp đồ trong 
chớp mắt. Cố nhiên, võ nghệ của gã không được cao cường như Lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam, 
tri thức của gã không được uuên bác như giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương, gã 
không nhạy bén như Trương Lập và Nhạc Dương, cũng không lạnh lùng bình tĩnh được như Ba 
Tang, lại càng không thông minh bằng Đường Mẫn, nhưng chỉ cần gã lặng lẽ đứng ở đó, là đã 
mang cho người bên cạnh một cảm giác yên ổn rồi. Gã không nhớ được, thì chỉ biết lắng lặng 
mà cố gắng học thuộc đi học thuộc lại, gã không làm được, thì sẽ kiên trì lặp đi lặp lặp lại động 
tác ấu, khi người ta nhìn thấy gã, thì trên đôi môi gã đã nở ra một nụ cười đầy tràn tự tin. Thứ tự 
tin ấu, có thể khiến người đối diện cũng tràn đầy tự tin theo; thân thể chính là ngôn ngữ, tuy gã 
không khéo ăn nói, nhưng trong vòng tau ôm siết mạnh mẽ của gã, cái bắt tay chắc nịch, rồi cả 
cái vỗ lên vai, hay một cú đấm vào ngực, đều khiến người ta cảm giác được sự thân thiết thành 
thực. Tất cả các động tác của gã, lúc nào cũng đều nhắc nhở mỗi một người xung quanh rằng: 
tôi không từ bỏ mộng tưởng, ngày mai, sẽ lại có nhiều hụ vọng hơn. Trong những hoàn cảnh 
đặc biệt, bất kể là đối mặt với khó khăn gian khổ gì, bất kể là gặp phải trở ngại, thất bại gì, chỉ 
cần ngấng đầu lên, vẫn còn trông thấy cái bóng lớn như tháp sắt ấy vẫn đứng vững, rất nhiều 
thành viên trong đội đều có cảm giác rằng, không chuyện gì là không thể hoàn thành được. Bởi 
vì đâu là Cường Ba thiếu gia, thân thể cao lớn ấy sẽ vì bọn họ mà chống lên một khoảng đất 
trời. 


Đây làm một người có thân phận hết sức đặc biệt, một kẻ cố chấp theo đuổi mộng tưởng của 
mình, một người chỉ dựa vào hành vi của bản thân cũng có thể hiệu triệu người khác hưởng ứng 
và đi theo mình, gã tên là... Trác Mộc Cường Ba. 


Những bóng người màu đỏ bận rộn hiện lên một cách rõ ràng trong ống nhòm, sau cơn cuồng 
loạn của gió Tây, trước khi Ba Tang leo dây xuống, bọn Merkin đã trở lại chỗ mỏm băng, chăm 
chú quan sát động hướng của đám người Trác Mộc Cường Ba. Biểu hiện của bọn Trác Mộc 
Cường Ba trong ống nhòm, khiến Merkin cứ lắc đầu mãi không thôi. 


Max nói: "Xem ra tấm bản đồ kia cũng không chỉ rõ lối vào ở vị trí nào trên đỉnh núi ấy, tìm kiểu 
như chúng thế kia thật chẳng khác nào mèo mù bắt nhặng, tuyệt đối không có khả năng." 


Merkin thất vọng nói: "Chúng bắt đầu rút lui rồi, xem ra là đã bỏ cuộc. Sao vậy, Trác Mộc 
Cường Ba, chẳng giống tính cách của mày chút nào cải " 


luan quan sát thêm một lúc nữa, nói: "Đúng là chúng bỏ cuộc rồi, đang chuẩn bị liều mạng xông 
qua khu gió thổi dữ dội. Chẳng còn gì đáng để theo dõi nữa rồi, ông chủ, chúng ta cũng rút lui 
thôi." 


Merkin ấn mạnh cái ống nhòm vào tay Max, lắc đầu nói: "Rút! " 


Max thấp giọng thì thảm: "Ông chủ, mặc dù xưa nay tôi chẳng lấy gì làm hảo cảm với lão già 
Soares ngoan cố kia cho lắm, nhưng tôi cảm thấu, lão Soares ấu bình phẩm đám người nàu 


Trang 1.120⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đúng lắm. Với thực lực của chúng, có thể leo lên đỉnh núi tuyết kia đã là đạt tới cực hạn rồi, dựa 
vào chúng để tìm Bạc Ba La thần miếu là chuyện hầu như vô vọng. Ông chủ, hay là chúng ta đi 
cướp tấm bản đồ kia về, cộng với những đầu mối khác nữa, rồi tự đi tìm còn hơn? " 


Merkin tung chân đá một phát vào mông Max, quát: "Mày hiểu cái mẹ gì! " Nói đoạn, v lại 
ngước nhìn lên khu vực sương mù dày đặc che phủ nơi bọn Trác Mộc Cường Ba đang đứng, cởi 
nút cổ áo ra, rút bên dưới ống dưỡng khí ra một thanh kiếm đồng nho nhỏ. Dưới ánh sáng 
thanh kiếm đồng đeo ngược trước ngực này lóe lên những tia chói mắt, thân kiếm hình lăng trụ 
bốn mặt, bốn con quỷ tượng trưng cho Si, Mị, Võng, Lượng bám mình trên bốn phía thân kiếm, 
bên dưới mỗi con quỷ đều có một hàng văn tự cổ khó hiểu, chỗ đầu đốc kiếm là một con kỳ lân 
kiểu thư hùng nhất thể, thân kiếm và đốc kiếm nối lên với nhau, nhìn cũng có mấy phần giống 
với cái thập tự gia. Cảm thanh kiếm đồng có cả hơi ấm cơ thể trong tay, nhớ lại lời răn đe của 
ông nội, Merkin thầm nhủ: "Trác Mộc Cường Ba, có lẽ, chúng ta có số mệnh giống nhau cũng 
không chừng.” 


Trên đường rút lui, vì Ba Tang đột nhiên mất đi khả năng khống chế bản thân, nên cần phải có 
người dìu đỡ. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, so với lúc sau khi bị trọng thương 
ở Đảo Huyền Không tự thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém, không chỉ vì thân thể đối kháng 
với gió Tây làm cho sức cùng lực kiệt, mà còn cả về mặt tinh thần nữa, sĩ khí ủ dột đã lan truyền 
đi khắp các thành viên trong đội. 


Hơn nữa, trong lúc này làm thế nào để vượt qua được Tây phong đới thêm lần nữa cũng trở 
thành vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt. Ban đầu, họ đã mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền 
1 mà vượt qua được khu vực chết người ấy, giờ đây, thuyền đã chìm, nồi đã đập, họ lại phải 
quay ngược trở về, không ai biết được, phải xuất hiện kỳ tích gì thì họ mới trở về thuận lợi được. 


Trong cơn gió Tây cuồng loạn, các thành viên đội leo núi bước sâu bước nông ởi trên nền tuyết 
phủ, chốc chốc lại có người trượt ngã. Những người trượt ngã đều không thốt lên tiếng nào, chỉ 
lặng lẽ bò dậy, hoặc giả đỡ nhau đứng lên, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Chỉ có điều, lần 
này, hướng ởi của họ lại dẫn rời xa nơi họ đặt hụ vọng. Mũ đột đầu của Ba Tang đã bị giật rách, 
gió Tây lạnh buốt khiến khóe miệng anh ta nứt nẻ như ruộng đồng mùa hạn hán, gương mặt đã 
bị cái giá lạnh biến thành màu tím tái, trông tựa như lũ quỷ mặt xanh nanh vàng ở chốn âm tụ 
địa ngục vậu. Hơi thở của Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương nặng nề 
hơn một cách rõ rệt; Trương Lập, Nhạc Dương thì đã hết sạch bình dưỡng khí từ nãu, giờ hai 
người phải chia nhau lần lượt sử dụng một bình dự phòng; Lạt ma Á La vẫn đi đầu đoàn, nhưng 
bước chân ông rõ ràng không còn nhanh nhẹn được như khi lên đụn tuyết nữa; Trác Mộc Cường 
Ba theo sát phía sau vị lạt ma già, thân thể cao lớn của gã không chỉ là chỗ tránh gió cho mọi 
người phía sau, mà đồng thời là một cột mốc di động, mà giờ đâu, cái cột mốc này cũng đang do 
dự, tựa hồ đang có xu hướng rời khỏi quỹ đạo an toàn. Ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ nghỉ hoặc 
khó hiểu, tất cả đều bắt đầu chất vấn mình về kết cục hành động lần này, rốt cuộc là thất bại ở 
chỗ nào? 


Con đường lúc đi và lúc về đều dài đằng đẳng như nhau, họ men theo đụn tuyết trong màn 
sương mù dày đặc, chỉ riêng quay trở lại dốc núi chỗ leo len thôi cũng đã tốn gần một tiếng đồng 
hồ rồi. Đã có kinh nghiệm lần trước, họ không dám lại quá gần chỗ đụn tuyết để đề phòng sụt lở 
lần nữa, nhưng lại cũng không dám ởi quá xa để tránh lạc mất phương hướng trong sương mù, 


Trang 1.121⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậy nên cả đoàn chỉ có thể tiến bước trong một khoảng hẹp dài sát bên bờ đụn tuyết. Tìm được 
chính xác dốc núi ban đầu, họ lại đi dọc theo triển dốc, chuẩn bị rời khỏi khu vực đọng tuyết. 
Lúc đó, ở phía trước họ, sẽ là ngọn gió Tây có thể xé tan mọi thứ. 


Trác Mộc Cường Ba đỡ Ba Tang bước đi, dưỡng khí của gã bị tiêu hao nhiều nhất, bình dưỡng 
khí dự phòng đã xuất hiện đèn đỏ cảnh báo. Giờ chỉ còn lại một bình dành cho cấp cứu ở chỗ 
Đường Mẫn, cô lấy ra, nhưng Trác Mộc Cường Ba nghiêm khắc từ chối: "Nhớ cho kỹ, Mẫn Mẫn, 
bình này là để dành cứu mạng mọi người! " 


Đúng lúc này, trên đầu đột nhiên có tiếng nổ ầm vang, giáo sư Phương Tân vội hỏi: "Tuyết lở 
hả? " đội trưởng Hồ Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, vội hét lên: "Rời khỏi triền núi mau, chỉ sợ 
đụn tuyết khổng lồ kia sắp sập xuống rồi! " Mẫn Mẫn vội nhét bình dưỡng khí dự phòng ấy vào 
ba lô. 


Chú Thích 


Tran 


1.Xuất phát từ điển tích Hạng Vũ đem quân đánh quận Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi 
niêu để binh sĩ không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Về sau được nhiều tướng lĩnh áp dụng trong mỗi 
tình huống cụ thể: Vương Trấn Ác đánh Hậu Tần, Lụ Tĩnh tập kích m sơn... nên đã trở thành thành ngữ của người 
Trung Quốc. 


Trang 1.122/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 28 - Tuyết Lở 


Trong sương mù, không biết có thứ gì đó trên cao kia rơi xuống, mọi người đều đồng loạt lăn ra 
phía ngoài triển núi tránh né. Cũng may, diện tích bị sụt lở không lớn lắm, chỉ nghe "rầm rầm" 
mấy tiếng, một vật nặng đập xuống tảng đất tuyết. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng dần lấy lại 
bình tĩnh, Lạt ma Á La cất tiếng hỏi: "Hình như không phải tuyết lở? " 


Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ mọi người vừa bước đi, có mấy quả 
cầu tuyết đường kính chừng một mét vỡ tung tóe làm bốn năm mảnh. Đang chẩn chừ nghỉ hoặc, 
trên đỉnh đầu lại vang lên mấy tiếng rầm rầm nữa, đội trưởng Hồ Dương vội lăn ra xa khỏi khu 
vực nguy hiểm, ngước nhìn lên trên, có lẽ là những quả cầu tuyết này lăn từ mép đụn tuyết kia 
xuống, tuy nói rằng tầng tuyết đọng bên trên chỉ cách có năm sáu mét, nhưng khoảng cách ấu 
đã đủ khiến họ không thể nhìn thấu bất cứ thứ gì nữa rồi. Hết quả cầu tuyết này lại đến quả cầu 
tuuết khác nổ tung bên cạnh các thành viên trong đoàn leo núi, ai nấy đều phải tránh né vô 
cùng vất vả. Lữ Cánh Nam hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? " 


Đội trưởng thoáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi giật mình sực hiểu ra: "Tuyết yêu, đây là hành vi trả 
thù của tuyết yêul E rằng không chỉ có một con thôi đâu, bọn chúng biết chúng ta muốn rút lui, Ï 
ại đi qua bên dưới đụn tuyết, thế nên đã dùng những quả cầu tuyết này để trả thù! " 


Nhạc Dương bực tức nói: "Ghét thật, khoảng cách xa như vậy, sao chúng lại thấu chúng ta trong 
sương mù thế nhỉ? Tôi có nhìn thấy cái quái gì đâu chứt ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Mau rời khỏi đây, quả cầu tuyết to thế kia, bị đập trúng người thì 
không phải chuyện chơi đâu." 


Mọi người giữ một khoảng cách không gần cũng không xa đụn tuyết, mà khoảng cách này vừa 
hay lại chính là nơi những quả cầu tuyết kia có thể lăn xuống. Nhất thời, như thể trời đổ mưa 
sao băng, những vạt tuuết lóe lên bắn vào người chẳng khác nào đá vụn đập vào cơ thể, cả bọn 
Trác Mộc Cường Ba chỉ có thể cần thận hết sức né tránh những đòn tấn công từ phía trên 
xuống kia, chứ chẳng biết làm gì hơn. Thế nhưng, lũ tuyết yêu kia dường như hoàn toàn nắm 
bắt chính xác được phương vị của họ, những quả cầu tuyết lăn xuống đều cực kỳ chuẩn xác. 
Được một lúc, không hiểu có phải bọn tuyết yêu đã hết đạn hay vì nguyên nhân gì khác, cuối 
cùng những quả cầu tuyết ấu cũng không lăn xuống nữa. Nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba còn 
chưa được nghỉ ngơi chút nào, thì đột nhiên những gò đất phình lên phía bên ngoài đụn tuyết lại 
phát ra những tiếng "tạch tạch ù ù' tựa hồ có thứ gì đó muốn phá đất chui lên. Giáo sư Phương 
Tân vừa nói được một câu: “Tốt rồi, hình như chúng không trông thấy chúng ta nữa thì phải." 

Bỗng nghe đội trưởng Hồ Dương thốt lên: "Không xong! Đây là núi lửa băng, núi lửa băng sắp 
phun trào rồi! Phun trào với quy mô lớn thế này, ắt sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyển! A, mọi 
người..." Lời anh còn chưa dứt, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một gò băng 
bên cạnh nổ toác râ, tựa như suối nước nóng phun trào, mạt băng, mạt tuyết kèm theo đất đá 
đông cứng bắn tung tóe lên cao tới hai ba chục mét, một phần bị gió Tây thổi tạt qua một bên, 
còn những tảng đá lớn thì lại rơi thẳng xuống, nhất thời, băng đá rơi như mưa, đập xuống nền 
tuyết tạo thành những hố lớn. Cả đám Trác Mộc Cường Ba kêu lên kinh hãi, hoảng hốt chạy 


Trang 1.123/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thục mạng. Từng gò đông trướng nổ tung ra, vụn đá, vụn băng bị hất tung lên không trung. Núi 
lửa băng đáng sợ, quá trình phun trào hoàn toàn không khác ơì núi lửa bình thường, chỉ là thứ bị 
phun lên không trung kia không phải nham thạch nóng bỏng mà là băng đá lạnh thấu xương. 


Núi lửa băng phun trào trên diện tích lớn, thêm nữa khoảng cách lại rất gần đụn tuyết kia, kết 
quả chính là, sau một tiếng đứt gãy, cả ngọn núi tuyết bắt đầu rung lên, tiếp liền sau đó, trong 
màn sương mù, một thân hình khổng lỏ đổ sập xuống. Nền đất nơi mọi người đang đứng rung 
lên một chập, kế đó làm cảm giác như thể xe lửa đến gần, đồng thời mảng tuyết lớn dưới chân 
đã như tấm kính xuất hiện vết nứt, nhanh chóng tách rời ra, rồi bắt đầu lăn xuống theo dốc núi. 
Đội trưởng Hồ Dương hét lớn: "Maul Xông về phía trước! Núi lửa băng phun trào làm đụn tuyết 
sụt xuống, đồng thời gây ra tuyết lở Mau vượt qua triển núi, rời khỏi nơi này! " 


Trong màn sương mù dày đặc và những thảm họa tự nhiên trước sau tiếp nối, cả đội đã rối loạn 
hết phương hướng, bị tách ra thành mấy nhóm, chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ của đồng đội 
mình, rồi hò hét hỏi đáp để xác định thân phận và vị trí của đối phương. Thế sụt lở của tuyết 
đọng dưới chân đã hình thành, cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây trước khi đụn tuyết đã vỡ ra 
từng mảng từng mảng lớn trên kia ào ào trượt xuống. Đồng thời, phía bên trái, lại có một vạt 
tuuết như bức tường đổ sập đè lên trên các thành viên trong đội leo núi. 


Trong lúc hỗn loạn, bình dưỡng khí dự phòng kia lăn ra ngoài. Nhớ đến lời nhắc nhở của Trác 
Mộc Cường Ba, Đường Mẫn liền vươn tay ra chộp lại một cách bản năng. Vốn vị trí của cô đã ở 
mép rìa chỗ tuyết lở sụt xuống rồi, nhưng tuyết ở chỗ đó cũng nứt toác ra, thân thể Đường Mẫn 
lập tức mất thăng bằng, chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoảng rồi trượt xuống dưới theo những 
vạt tuuết. 


Trác Mộc Cường Ba ởi ở phía trước, gã đã mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thản, nhưng lúc có cầu 
tuuết lăn xuống, gã đã bắt đầu để ý đến động thái của Đường Mẫn rồi, hiểm nỗi Đường Mẫn đi ở 
phía sau, trong sương mù mờ mịit lại không thể phân biệt được ai với ai. Bởi vậu, vừa nghe thấu 
tiếng kêu của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba lập tức giật bắn mình kinh hãi. Đã vượt được 
sang phía bên kia dốc núi, gã liền đặt Ba Tang xuống, rồi quay ngược trở lại. Lữ Cánh Nam ở 
gần Đường Mẫn hơn, vừa nghe tiếng, liền nhảy tới ngay, vừa hay trông thấy thân thể Đường 
Mẫn trượt xuống phía dưới theo các vạt tuyết, cô liền bổ nhào theo, cùng lúc hướng về phía 
Trác Mộc Cường Ba đang chạy đến gần, hét lên: "Đừng qua đâu! " 


Lữ Cánh Nam nương theo thế từ trên cao nhảy xuống, chụp lấy hai tay Đường Mẫn. Trác Mộc 
Cường Ba lúc này đã đến sát sau lưng Lữ Cánh Nam, thấu Đường Mẫn ngã vào khu vực tuyết lở, 
gã nào còn nghĩ ngợi được điều gì hơn nữa, tuyết lở băng sụt gì cũng mặc, gã không chút do dự 
nhảy xuống theo, tóm lấy chân Lữ Cánh Nam. 


Lúc nàu, Trương Lập đã chạy tới, nhưng vẫn còn cách bọn Trác Mộc Cường Ba tới ba bốn mét, 
chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ, dù có nhảy theo cũng không kịp tóm lấy Trác Mộc 
Cường Ba nữa. Anh còn chưa kịp nhảy lên, đã bị Lạt ma Á La ở phía sau kéo giật trở lại, chỉ 
thấy ba bóng người như ngồi ván trượt, theo dòng tuyết lở đi càng lúc càng xa. 


Nhạc Dương và mấy người còn lại cũng chạy tới, lúc này ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đã 
biến mất trong màn sương mù mờ mịt, không thấy tăm tích đâu nữa. Đứng ở dốc núi phía bên 
này, chỉ thấy dòng thác tuyết như cơn lũ quét sạch tất cả cuồn cuộn tràn về phía trước, hụ vọng 
sống sót trong dòng thác lũ ấy là bao nhiêu phần trăm, những người còn lại đều không dám 


Trang 1.124/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tưởng tượng tiếp nữa. Đội trưởng Hồ Dương hét lên về phía dòng tuyết chảy: "Nếu còn sống thì 
phát tín hiệu cho chúng tôi, chúng tôi nhất định, nhất định sẽ tìm được ba người! " 


Trương Lập hận lắm, tại sao, hành động cuối cùng lại thất bại như thế! Khó khăn lắm họ mới 
lên được đỉnh núi, nhưng lại không thấy gì cả, chẳng tìm được gì cả. Nghĩ đến chặng đường hai 
năm gian khổ vừa qua, lại nhớ đến tiếng nói, nụ cười của Cường Ba thiếu gia, anh lập tức òa lên 
khóc thất thanh. 


Nhạc Dương đã sắp xếp ổn thỏa cho Ba Tang, mới lặng lẽ bước đến gần Trương Lập, điểm đạm 
nói: "Cường Ba thiếu gia sẽ không có chuyện gì đâu! " 


Lại nói đến ba người bọn Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, cùng bị vùi lấp 
trong đống tuyết lở, tình hình chẳng khác nào đám lục bình 1 trong dòng nước lũ, lúc thì bị tạt 
ngang, lúc lại xoay tròn, lúc thì lăn lông lốc, chỉ thấy trời xoay đất chuyển, không còn phân biệt 
đâu là Nam Bắc Đông Tây gì nữa. Nhưng ba người vẫn giữ được một chút tỉnh táo cuối cùng, 
không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được buông tay ra. Cả ba đều hiểu rất rõ, chỉ 
cần buông tay, có lẽ họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. 


Tỉ lệ sống sót trong tuyết lở cực kỳ thấp, một là thương vong do va chạm hoặc rơi từ trên cao 
xuống theo các vạt tuyết, hai là bị tầng tuyết dàu nhấn chìm. Tuy hoa tuyết thoạt nhìn thì nhẹ 
bằng như bông, nhưng những đụn tuyết đã tích tụ một thời gian dài mà đột nhiên sụp xuống thì 
mật độ hạt tuyết sẽ dàu đặc như là cát chảy vậu, chỉ cần đủ sâu, những người bị vâu hãm ở bên 
trong đó thật chẳng khác nào rơi xuống đảm lầu, càng giãu giụa vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, 
gần như là không thể bò ra ngoài được, cuối cùng sẽ bị các hạt tuyết nhỏ bé ấy đè cho không 
sao thở nổi, tắc hơi mà chết. Trong giờ phút quan trọng này, thành quả huấn luuện đặc biệt mới 
bộc lộ rõ ràng, lợi dụng dòng tuyết chảy cuồn cuộn xuống dốc núi, ba người gắng hết sức giữ tư 
thế lưng áp xuống đất, dùng ba lô để giảm bớt những thương vong do va đập gây ra, hai tau vừa 
nắm chặt đối phương, vừa vận lực ôm lấy đầu, bảo vệ cho vùng đầu mặt không bị những vết 
thương chí mạng. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn một trước một sau, cộng thêm 
Lữ Cánh Nam ở giữa đều cố gắng dùng chân khống chế phương hướng trong dòng tuyết lở, 
khiến cho quỹ đạo trược của ba người luôn song song với dòng tuyết, như vậy thì thương tổn sẽ 
được giảm tới mức tối thiểu. Hai chân Đường Mẫn hễ chạm phải vật thể nào tương đối gồ lên, là 
liền vận hết sức đạp thật mạnh, để ba người tránh khỏi những vật thể nguy hiểm ấy. Nếu đổi lại 
là người khác, ắt đã chỉ có thể thả mình trôi xuống theo dòng tuyết, căn bản không thể tự khống 
chế được như vậu rồi. 


Tựa hồ như lại tiến hành khảo nghiệm chứng thực khả năng Mật tu một lần nữa, Trác Mộc 
Cường Ba hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Không biết bao lâu đã trôi qua, 
cũng không biết mình đang ở chốn nào, cứ chỉ lặp đi lặp lại một quá trình, thoắt lên, thoát 
xuống, đột nhiên xoay trái xoay phải, rồi lại thoắt cái đã lộn nhào dựng ngược, có lúc chỉ thấu 
trước mắt đen kịt, gần như không sao thở nổi, lúc thì trước mắt bỗng nhiên bừng sáng lên, chói 
đến độ khiến mắt gã gần như bị lóa; Đường Mẫn lại cảm giác như mình bị rơi vào một cái máu 
vắt quần áo khổng lồ, lực lụ tâm cơ hồ muốn bơm toàn bộ máu trong cơ thể cô ra ngoài; còn Lữ 
Cánh Nam thì có một cảm giác khác, cô cảm thấy đường trược của họ đang dần nghiêng lệch 
theo hướng Nam, liền nghĩ, có lẽ họ đang băng qua dải gió Tây, cơn gió Tây đáng sợ đã thổi 
chệch hướng cả cơn lũ tuyết khổng lỏ. Thế nhưng cảm giác thì rất không chính xác, liên tục bị 


Trang 1.125/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhồi lên xuống quay cuồng đã làm cô mất cảm giác có trọng lực, như thể một người rơi tự do từ 
trên cao xuống vậy, cứ muốn phán đoán xem mình bay về hướng nào, mà kỳ thực kết quả thì 
chỉ có một: rơi xuống địa cầu. 


Trời đất tối tăm mù mịt, Trác Mộc Cường Ba không thể diễn tả được cảm giác ấy là như thế 
nào, có vẻ như đã dừng lại rồi, nhưng dường như lại không phải vậy, dường như gã vẫn đang 
xoay chuyển, không thể phân biệt được là bản thân mình xoay chuyển hay trời đất đang xoau 
chuuển. Bốn phía đều là bóng tối trải ra mênh mang vô tận, còn gã thì vẫn không ngừng rơi 
xuống chỗ tối tăm sâu thẳm nhất, nhưng mãi vẫn chưa thấy đáy đâu. Trong bóng tối, có một 
luồng sức mạnh mà gã hoàn toàn không thể kháng cự, khiến lồng ngực gã tức nghẹn, không thể 
nhúc nhích, cũng không thể nào hít thở, thân thể như thùng thuốc nổ đã bị châm ngòi, khí thể 
không có chỗ nào phát tiết, khiến người gã nhanh chóng phình lên. 


"AI " Trác Mộc Cường Ba đột nhiên mở bừng hai mắt, vẫn còn cảm thấu đất trời xoay chuyển 
đảo lộn, hai tau nắm chặt, nhưng lại cảm thấy rất rõ ràng rằng trong bàn tay mình không có bất 
cứ thứ gì. Gã giật bắn người, lật đật bò dậy, nhưng không đứng vững nổi, loạng choạng một cái 
rồi ngã nhào trên nền tuyết, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấu bốn bẻ đều bị tuyết phủ, sương mù 
bao bọc xung quanh, một màu trắng nhờ nhờ mênh mông trải rộng, trong bao la chỉ có tiếng 
gió rít gào, một cảm giác hoang lương trào dâng lên trong tâm thức gã. Trong làn gió lạnh ấu 
không thấy bóng người nào, giữa vùng trời băng đất tuyết ấy, cơ hồ chỉ còn lại một mình Trác 
Mộc Cường Ba, gã đột nhiên cảm thấy mình bất lực yếu đuối, trước sức mạnh của đại tự nhiên, 
con người sao có thể kháng lại nổi! Gã, Mẫn Mẫn, còn cả Lữ Cánh Nam nữa, đã bị tách ra từ lúc 
nào? Gã ra sức bới tuyết, đào tung lên hết hố này đến hố khác, nhưng vẫn không hề có phát 
hiện gì, cuối cùng không kìm được hét tướng lên: "Mẫn Mẫn! Giáo quan! Hai người ở đâu? Trả 
lời tôi đi..." 


Giọng gã nhanh chóng bị gió Tây thổi cho bay tan tác. Trác Mộc Cường Ba gào lên như muốn 
xé cổ họng, lại ra sức hô hoán thêm mấy lần nữa. Ở phía xa dường như vắng lại tiếng vọng: 
“Trả lời tôi... trả lời tôi..." 


Trác Mộc Cường Ba cuống lên, trong lòng rối loạn, cảm giác hoảng hốt và bất lực kia lại trào 
dâng lên trong tâm khảẩm, tuyết phủ mênh mang vô bờ, gió núi rít gào cuồng loạn, gã phải làm 
một điều gì đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, kẻ địch thì không thấy, cũng không chạm được, 
nhưng lại mạnh mẽ đến độ khiến người ta không thể phản kháng. "Đây là số mệnh hay sao? " 
Trác Mộc Cường Ba tự giày vò, “Tại sao, tại sao ta vẫn còn sống? Rếốt cuộc là tại sao? " 


Gã không cam tâm, không chịu bỏ cuộc, không ngừng bới đống tuyết lên, mỗi lần đào được một 
cái hố là lại hướng về phía khác hét lên gọi, nhưng thứ gã nhận được, chỉ là câu trả lời của băng 
lạnh của gió rét. Phóng mắt nhìn ra xa, dải màu trắng ấy như nối liền với chân trời, thử hỏi đến 
năm nào tháng nào, gã mới biết hết được đống tuyết này mà tim thấu người trong lòng! 


"Kêu cái gì mà kêu, cả núi cũng bị anh kêu gào làm sập xuống rồi đấy! " Giọng Lữ Cánh Nam 
vang lên trong màn sương mù, như cũng bị khản đặc đi vì sung huyết, nhưng âm thanh ấu lọt 
vào tai Trác Mộc Cường Ba, thực chẳng khác gì tiếng nhạc tiên trên trời cả. Gã vội cuống cuồng 
chạy về phía Lữ Cánh Nam, lớn tiếng hỏi: "Giáo quan, cô... cô không sao chứ? Mẫn Mẫn đâu? 
Có ở cùng với cô không? " Lúc chạu gã mới nhận ra, đôi chân mình đã quò đến tê chồn, được 
vài bước gã đã lộn nhào một vòng, rồi lại bị cuồng phong thổi cho lăn lông lốc thêm mấy vòng 
nữa, cả người đập mạnh vào nham thạch đông cứng, nhưng gã vẫn không cầm được mà bật cười 


Trang 1.126/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên. 


Lữ Cánh Nam thấy bộ dạng nhếch nhác của Trác Mộc Cường Ba, bất giác cũng bật cười, chạy 
tới đỡ gã đứng lên, nói: "Cô ấu không sao. Hai người đều bị hôn mê, vừa nãy tôi tìm được một 
hốc đá ở gần đây, vốn định kéo Mẫn Mẫn qua đó trước, rồi mới quay lại kéo anh sau. Anh có 
biết là anh nặng như thế nào không hả? " 


Được Lữ Cánh Nam dìu đỡ, hai người tập tễnh đi về phía hang động mà Lữ Cánh Nam nói. Trác 
Mộc Cường Ba cảm giác gió ở đây còn lạnh hơn ở những chỗ khác, liền hỏi: "Đây là chỗ nào 
thế? " 


Lữ Cánh Nam lấy ra một thiết bị điện tử, nói: "Không biết, chúng ta trượt xuống dọc theo triển 
dốc, có lẽ là vùng rìa của sông băng, khu vực đứt gãy của sông băng có lẽ ở phía Đông Bắc, nếu 
không thì là ở phía Tây Bắc. Có lẽ chúng ta đang ở khoảng độ cao từ sáu nghìn đến sáu nghìn 
năm trăm mét so với mực nước biển, không khí ở đây đã đủ để hô hấp bình thường rồi. Phải 
cảm tạ gió Tâu đấu, nó đã thổi bau hết đống tuyết trên đầu chúng ta đi, vậu nên ba chúng ta mới 
nhặt được cái mạng nhỏ này về. Bằng không, vừa nãy khi dừng lại, tuy rằng tôi vẫn chưa mất 
hết ý thức, nhưng khắp người đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết nằm đợi tuyết phủ lên 
chôn sống mà thôi." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn thiết bị điện tử trên tay Lữ Cánh Nam hỏi: "Máy hướng dẫn laser hả? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Tôi lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser ở cửa hang, nếu Lạt ma Á La và 
mấu người kia có thể thuận lợi quay trở lại, hụ vọng họ tìm thấy chúng ta. Tuy là sương mù ở 
chỗ này đã nhạt đi phần nào rồi, nhưng vẫn còn trong phạm vi bị mù tuyết che phủ, tầm nhìn 
chỉ khoảng hai ba chục mét, mà gió cũng rất lớn nữa." Trác Mộc Cường Ba biết rõ, đây là sương 
mù mê ảo mà đội trưởng Hồ Dương từng nhắc đến, chỉ dựa vào ba người họ thì không thể nào 
thoát ra được, cách tốt nhất chính là tìm một hang động để ấn tránh. Gã chỉ một lòng muốn 
sớm gặp được Mẫn Mẫn, sợ đến chậm một giây thôi sẽ lại xảy ra biến cố gì đó, hoàn toàn không 
hề để ý đến người đàn bà đang dìu đỡ mình, không hề để ú đến ánh mắt ấu, đến sự tận tâm cần 
thận ấu. 


Cho tới khi vào bên trong hang động, tận mắt nhìn thấu Đường Mẫn đang bình thản nằm trên 
chiếc giường xếp từ đống vải bạt rách rưới, trái tim treo lửng lơ của gã mới yên tâm phần nào, 
lại ngoảnh đầu hỏi Lữ Cánh Nam: "Cô ấy không sao chứ? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Chỉ hôn mê thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại." 


Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống bên cạnh Đường Mẫn, đưa mắt quan sát xung quanh. Đây 
không phải hang động, mà chỉ là một khe nứt trên vách đá, đủ chỗ cho bốn người nằm, nhìn lên 
khe nứt phía trên có thể thấu sương mù trắng xóa. Gã đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: 
"Lúc nãy tôi gào thét gọi hai người khắp nơi, chẳng lẽ giáo quan không nghe thấy? " 


Lữ Cánh Nam đáp: "Ờ... lúc đó đang ở trong khe nứt nàu, bên ngoài gió lại lớn nữa..." Kỳ thực, 
từ lúc Trác Mộc Cường Ba hét gọi lần đầu, cô đã nghe thấy, đi ra ngoài cửa hang, lặng lẽ nhìn 
bóng hình cao lớn đang ra sức đào bới trong gió tuuết ấu từ đằng xa, chỉ thấu gã đứng sừng sững 
như tượng giữa đất trời. Cô không trả lời gã ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, những tiếng gọi ấu, khiến 
cô không khỏi rung động trong lòng, ảo tưởng rằng nếu mình là người bị chôn vùi dưới tuyết, 
nếu có một người đàn ông như thế, một người đàn ông có thể vì mình mà quên cả bản thân, 


Trang 1.127/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đau đớn mà nỗ lực đến phút cuối cùng, cô cảm động đến độ muốn rơi nước mắt. Chỉ tiếc rằng... 


Không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, Trác Mộc Cường Ba không hiểu nguyên nhân tại sao. 
Gã hà ra mấy hơi, dùng sức chà mạnh hai tay cho ấm, sau đó luồn vào ngực Mẫn Mẫn, tim vẫn 
đập rất mạnh mẽ, hơi thở bình ổn điều hòa, lúc ấu gã mới yên tâm hắn. Rút tau ra ngoài, chỉ 
thấy vừa lạnh vừa buốt, gã không khỏi ôm chặt lấu mình, đoạn cất tiếng hỏi: "Nơi này hình như 
còn lạnh hơn cả trên đỉnh núi? " 


Lữ Cánh Nam mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi, không nhìn lại xem anh đang mặc cái gì à? " 


Lúc ấy Trác Mộc Cường Ba mới để ú thấu, thì ra bộ y phục bên ngoài của gã đã rách bươm như 
xơ mướp, ba lô cũng bị rằng rách một mảng to tướng như miệng cá sấu, đồ đạc bên trong đã rơi 
ra bảy tám phần. Nhìn lại sang phía Lữ Cánh Nam, thấy quần áo cô cũng rách nát tả tơi, đâu 
cũng thấy chỗ thủng, quần áo thông thống như thế không thấy lạnh mới là lạ. Quần áo trên 
người Mẫn Mẫn dường như vẫn còn hoàn hảo, thế nhưng... đâu chẳng phải là đồ của Lữ Cánh 
Nam hay sao, thì ra, không ngờ lại là như thế... 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam với ánh mắt cảm kích. Lữ Cánh Nam hơi nhích người 
sang, trong không gian không được rộng lắm này, chỉ cần nhích một chút là thành ra ngồi sát sạt 
vào người Trác Mộc Cường Ba rồi. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức nói với Trác Mộc Cường Ba: 
"Mọi người ngồi sát vào với nhau, thì sẽ bớt lạnh phần nào." 


Hơi thở thơm như mùi hoa lan lập tức làm Trác Mộc Cường Ba luống cuống, mấy lọn tóc mềm 
mại dính lên mặt gã, cảm giác hơi ngưa ngứa. Gã hơi nhích người về phía Đường Mẫn theo bản 
năng, rồi gật đầu nói: "Ừm, đúng đấu, để tôi đánh thức Mẫn Mẫn dậy luôn, không thể để cô ấu 
nằm mãi như thế này được." Lữ Cánh Nam cụp ánh mắt xuống. 


Đường Mẫn từ từ tỉnh lại, lần này cô không khóc òa nức nở lệ tuôn như suối, cũng không õng ẹo 
làm nũng, tựa nhưn chỉ vừa ngủ một giấc ngọt ngào thôi vậu. Trong tiểm thức của cô, chỉ cần có 
Trác Mộc Cường Ba ở bên, thì dù cho trời sập xuống, mình cũng vẫn chẳng sao cả. Đầu gối lên 
đùi Trác Mộc Cường Ba, cô bình tĩnh, điểm đạm mỉm cười nói: "Vừa nãy em mơ, mơ thấy hai 
chúng ta hóa thành hai con chim bay lượn tự do trên bầu trời, rồi sau đó lại hóa thành hai con 
cá, bơi lội..." Nói tới đây, giọng cô nhỏ lại, lật người thì thầm vào tai Trác Mộc Cường Ba một 
câu gì đó, rồi lại cười hì hì. Trác Mộc Cường Ba đỏ bừng mặt lên, đằng hắng một tiếng, thấp 
giọng nhắc: "Đừng phá nữa, giáo quan ở bên cạnh đấy." Đường Mẫn giờ mới để ý thấy Lữ Cánh 
Nam đang ngồi bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, cô áp chặt người vào ngực Trác Mộc Cường Ba 
thêm chút nữa, rồi mới nói: "A, giáo quan, cô vẫn ổn chứ, ba người chúng ta, cuối cùng đều vô 
sự cả rồi. 


Trong khe nứt chật hẹp ấu, mỗi lời mỗi chữ của Đường Mẫn đều đập vào tai, nét mặt Lữ Cánh 
Nam hết sức kỳ quái, không phải cười, cũng chẳng phải chán ghét, nhìn không ra ngưỡng mộ 
ao ước, cũng chẳng thấu vẻ ghen tuông đố kụ, như cố ú kiểm chế tạo thành một gương mặt của 
người máy vậy. Cô lạnh lùng đáp: "Vẫn chưa thể nói là vô sự đâu, gió tuyết bên ngoài rất lớn, 
chúng ta bị vây khốn ở đây rồi. Không có thức ăn, không có vũ khí, không biết là có cơ hội ra 
khỏi đây không nữa." 


Trác Mộc Cường Ba ôm lấy Đường Mẫn tựa như ôm một chú mèo con nằm cuộn trong lòng 
mình, nói: "Giờ chỉ hụ vọng đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại có thể bình yên thoát 
nạn, lần theo thiết bị phát xạ laser mà tìm thấu chúng ta." Nói tới đâu, gã đưa mắt nhìn ra cơn 


Trang 1.128/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gió mỗi lúc một mạnh lên bên ngoài khe nứt, thêm một lần nữa cảm nhận được đạo lỡ, con 
người không thể đối chọi lại với trời cao. 


Sau khi Đường Mẫn tỉnh lại, không khí bên trong khe nứt dường như khác hẳn đi, có mấy lần cả 
ba người đều định mở miệng nói chuyện, nhưng lời ra đến miệng rồi, cơ hồ lại bị nuốt trở về. 
Trác Mộc Cường Ba ngồi giữa hai người phụ nữ, trông thấu họ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, 
cũng muốn nói đùa mấy câu cho không khí bớt phần căng thẳng, nhưng lại chẳng tìm được 
chuyện gì mà nói cả, đành hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, chốc chốc lại cười ngâu ngốc 
một chập. 


Giờ đâu, những gì ba người còn lại, chỉ là mấy món thiết bị điện tử chẳng dùng được vào việc gì 
trong ba lô Lữ Cánh Nam, nửa bình dưỡng khí dùng dở và một cuộn dau thừng mảnh, ngoài ra 
thì không còn thứ gì khác nữa. Dần dần, cái lạnh bắt đầu hoành hành, trong không gian chật 
hẹp này bọn họ lại không thể hoạt động gì được, vậy là cứ như từng cơn sóng thủy triều ào tới, 
cái lạnh vỗ ập vào ba người quần áo rách tả tơi thông thống. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra, không thể tiếp tục ngồi một cách buồn tẻ như 
thế này mãi được, như vậy chỉ khiến người ta càng cảm thấy lạnh lẽo hơn mà thôi. Gã bắt đầu 
kể về cuộc đời mình, từ chuyện sáng nghiệp, hôn nhân gia đình, sau đó thì kể những chuyện về 
loài chó. Gã hiểu rõ rằng, các phân tử nước trong đường hô hấp của mình đang nhanh chóng 
mất đi, tiếp tục thế này, phổi gã có lẽ sẽ bị phù thũng mất, nhưng gã vẫn phải nói tiếp, nói tiếp! 


Chú Thích 


—TT..naaaaanm 


1.Còn được gọi là bèo tâu hay bèo Nhật Bản: là một loại thực vật thủy sinh, hoa tím (khá đẹp), sống trôi nổi trên 
mặt nước. 


Trang 1.129/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 29 - Trở Lại Tây Phong Đới 


Cuốn sổ màu đen! Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm 
trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh: 
"Tôi tên là Đường Thọ, nếu ai phát hiện ra cuốn số này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo 
cách...." Trương Lập đóng mạnh cuốn số lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ... 
không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật kứ của Đường Thọ ở chốn nàu. 


Bên ngoài khu băng nứt, mé ngoài của Tây phong đới, triển núi đứt đoạn ở giữa, chỗ đứt gãy 
phẳng gọn như bị dao cắt. Trương Lập giơ tay ra thử thăm dò sức gió, nhưng cánh tay giơ ra 
chẳng khác nào bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải, tiếp đó đột nhiên bị quật vẹo 
xuống đất, suýt chút nữa thì khiến Trương Lập xoay một vòng ngã lăn ra. Nhạc Dương vội kéo 
Trương Lập trở vào phía sau mặt cắt của triển núi, căng thẳng hỏi: "Thế nào hả? " 


Trương Lập nhìn đội trưởng Hồ Dương, nghỉ hoặc nói: "Kỳ quái thật, lúc chúng ta đến, ngọn gió 
Tây đó đấu chúng ta đi một mạch tới chỗ đụn tuyết, còn lúc này, hình như lại thổi về phía khu 
băng nứt, nhưng ngoài ra còn một luồng lực hút từ Tây sang Đông nữa." 


Hai tay đội trưởng Hồ Dương xoa xoa vào nhau, nói: "Không sai, vòi rồng ngược này xoa 
chuyển như cái lồng trong máu giặt vậy, lúc thì xoay thuận chiều kim đồng hồ, lúc lại đột nhiên 
đổi hướng một trăm tám mươi độ, tỉ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là năm mươi phần 
trăm. Đến nay, vẫn chưa có kết luận cụ thể giải thích được sự hình thành của hiện tượng đặc thù 
này. Nhưng dù là xoay chuyển theo hướng nào, lực hút ở trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ 
Tây sang Đông, khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi phần nào, hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng 
ta gặp phải lúc lên núi chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấu." 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn những thành viên đội leo núi đầu tóc rối bù, quần áo trên người bám 
đầy băng tuyết, nói: "Lúc này, điều chúng ta cần làm cũng giống như là lúc lên núi vậu, tất cả 
mọi người đều buộc chặt vào với nhau, từng bước từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt. Vì 
chúng ta không còn đủ dây thừng nữa, nên mọi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép, 
phải đảm bảo rằng mỗi bước đều ghim chặt xuống tảng đất đông cứng dưới chân, để cả đội 
không bị gió thổi bay. Nếu như có người nào..." Anh ngưng lại giây lát, rồi mới tiếp tục nói: 
"Nếu người nào không cảm cự được, để gió thổi bốc lên, vậy thì, mọi người hãy tự cắt dây đi, 
đừng có mà để tất cả những người khác liên lụu chết theol Tôi sẽ đi ở giữa đội, nếu ai không làm 
được, đích thân tôi sẽ giúp người ấy cắt đứt dâu thừng! Tôi nói cho mọi người biết, tuyệt đối tôi 
không nương tình gì đâu! Để giữ được nhiều mạng sống hơn, đó sẽ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất 
của tôi! Vì thế, tôi hụ vọng rằng, trước khi mọi người bước đi một bước, thì đã nghĩ kỹ về số 
phận của mình rồi! " 


Nghe đội trưởng Hồ Dương nói dứt lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn 
nhau, nếu Cường Ba thiếu gia còn ở đây, nhất định gã sẽ không đưa ra một mệnh lệnh như thế. 
Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia, con người ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ một 
người nào đã kết giao với gã, cho dù là kẻ thù thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo 
nhất, gã cũng sẽ đưa tay ra. Đó chính là Cường Ba thiếu gia của bọn họ. "Còn chưa đến lúc từ 
bỏ cuộc sống đâu, anh chàng lính đặc chủng của tôi ạ! " "Bất kể là đau đớn như thế nào chăng 


Trang 1.130⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa, cũng tuyệt đối không được buông tay đấy! " "Mau câm miệng! Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tôi 
sẽ không buông ra đâu, trừ phi hai người chúng ta cùng rơi xuống dưới đó..." Những lời ngàu 
trước của Cường Ba thiếu gia vẫn văng vắng bên tai. Bóng hình cao lớn ấu, dù cho phải đối mặt 
với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hụ vọng nào, gã vẫn ngửa mặt lên trời 
mà hú vang: “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! ” 


Chính là thứ sức mạnh ấy, đã khiến bọn họ hết lần này đến lần khác giằng thoát ra khỏi bàn tau 
của Tử thần mà sống sót tới ngày hôm nay. Có lúc Trương Lập cảm thấy, Cường Ba thiếu gia 
thật sự rất ngốc nghếch, rất ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến người ta cam tâm 
tình nguyện mà đi theo gã, đó là một thứ sức mạnh có thể sáng tạo nên kỳ tích lạ thường. Giờ 
đây, thứ sức mạnh ấy cũng tan biến theo với Cường Ba thiếu gia mất rồi... 


Nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Trương Lập và Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương bổ sung 
thêm: "Vẫn là câu nói ấy, khi mọi người bị tách khỏi đội, nếu vẫn còn sống xin hãy phát ra tín 
hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến chỗ mọi người. Buộc dây thừng đi nào... Vị đội trưởng có 
kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở vùng địa cực này hiểu rất rõ rằng, có lúc, một câu nói mang 
đến cho người ta hụ vọng, cho dù chỉ là lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp họ 
kiên trì trong tuyệt cảnh khốn cùng. 


Họ sử dụng cách kết nút song song, mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính, nhưng nếu có 
người bị tách lìa khỏi dây thừng thì cũng không ảnh hưởng ơì đến những người khác. Đội trưởng 
Hồ Dương đi ở giữa, Lạt ma Á La dẫn đâu, Ba Tang đoạn hậu để tiện xử lý những tình huống 
bất ngờ. Tất cả đều tay trái cảm đục băng, tay phải cảm chốt thép, cơ hồ như nằm rạp xuống 
mà bò về phía dải gió Tâu. Nhạc Dương và Trương Lập kẹp ở giữa Lạt ma Á La và đội trưởng 
Hồ Dương, cả hai lúc nào cũng nhớ đến những lúc Cường Ba thiếu gia vẫn còn ở bên mình, vậu 
là quuết định học theo sự kiên nghị của gã, ôm quuết tâm đồng sinh cộng tử, lắng lặng nối liền 
dây an toàn của mình lại với nhau. 


Mặc dù sương mù mờ mịt bao phủ khắp trời, nhưng chắc là họ không thể lạc lối trong dải gió 
Tây này được, bởi gần như là gió Tâu kéo họ về một hướng nhất định, có muốn lệch sang hướng 
khác cũng chẳng thể nào làm nổi. 


Cơn gió cuồng bạo còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, đội ngũ bảy người ấy tựa như một vết sẹo 
ngoằn ngoèo trên nền đất đông cứng vì lạnh giá, bám chặt xuống nền đất. Họ cứ thế khó nhọc 
bò đi trong cơn gió dữ. Gió thổi mạnh có thể khiến thân thể người mất tri giác, mỗi thành viên 
trong đội leo núi đều không biết rằng, lần này, bọn họ sẽ vượt qua Tây phong đới nàu như thế 
nào. Tất cả cảm thấy tựa hồ mình đã mất đi cả nửa thân người phía sau vậy. đội trưởng Hồ 
Dương lớn tiếng hò hét: "Băng phủ trên mặt đất bắt đầu nhiều lên rồi, gió Tây cũng dần suy 
yếu, chúng ta đã đi qua khắp vùng trung tâm của dải gió, cố gắng lên, sắp đến khu vực khe băng 
nứt rồi! " 


Trương Lập nắm chặt đục băng, mặt úp xuống nền đất, áp lực trên đỉnh đầu đúng là đã giảm bớt 
phần nào, nhưng chắc chắn rằng, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cũng sẽ bị thổi bốc lên, cưỡi gió 
mà đi về Tây. Trương Lập tưởng như các khớp xương nối ngón tay sắp bị giằng gãy ra đến nơi. 
Đúng thế, đúng là họ đã vượt qua được khu vực trung tâm của dải gió Tây chết người ấy, nhưng 
đó là quá trình như thế nào kia chứ: tay trái cầm chốt thép, giật lùi về phía sau ba mươi 
centimet, cắm mạnh xuống nền đất, rồi dùng tư thế của vận động viên chạy nước rút lúc xuất 
phát đạp mạnh xuống nền đất đông cứng, rồi dùng mắt quan sát cái hốc người trước để lại... 


Trang 1.131⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những chỗ đó không thể cắm sâu xuống lần thứ hai, vì rất dễ lỏng ra... sau đó, tau phải bắt đầu 
lắc lắc đục băng, khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên, rồi nhanh chóng bập xuống, cố định thân 
thể lại, như vậy thân thể mới giật lùi được chừng ba mươi centimet; người phía sau làm xong 
một loạt động tác ấy, liền báo cho người đằng trước, nối tiếp nhau lần lượt giật lùi chảm chậm, 
thân người buộc phải áp sát xuống mặt đất, bằng không ắt sẽ bị gió thổi bau mất. Kế đó, lại lặp 
lại toàn bộ những động tác đó... 


Khoảng cách chưa đến năm trăm mét mà bọn họ tốn mất gần hai tiếng đồng hồ mới vượt qua 
được, chút sức lực cuối cùng cơ hồ cũng tiêu hao cạn kiệt, còn khu vực băng nứt phía sau kia 
nữa, thoạt nhìn thì chẳng còn bao xa, nhưng rốt cuộc là cứ đi thế nàu bao lâu nữa thì mới tới 
được đây? 


Đội trưởng Hồ Dương khó nhọc quay đầu lại, rồi cổ vũ mọi người: "Các bạn, cố lên! Mọi người 
đều làm được mài Tất cả gắng sức cho tôi! Tôi đã thấy bờ dốc băng rồi! Năm chục mét cuối 
cùng nữa thôi, đừng buông lỏng tay đấy nhé! " Lúc nói những lời này, gân cốt toàn thân đội 
trưởng Hồ Dương như thể gãy lìa ra từng mầu nhỏ, đau đến nỗi không thể nói nên lời. Anh hiểu 
rõ, e rằng thân thể mọi người cũng đều bị những viên đá nhỏ bay theo gió quật cho không còn 
chỗ nào lành lặn nữa rồi, băng dưới mặt đất cũng bắt đầu dày lên, điều này đối với họ cũng là 
một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. 


Tay trái Nhạc Dương bị một tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua, tuụ đã có lớp áo dày bao bọc 
bên ngoài, nhưng anh vẫn cảm giác như cánh tay ấu giờ đã không còn nghe theo sự điều khiển 
của mình nữa, chốt thep bập xuống nền đất không sâu, mấy lần đều trượt ra ngoài, may còn có 
cái đục băng trong tay phải chống chọi được. Vốn anh đã mấy lần định làm "lính đảo ngũ”, 
nhưng cả mấy lần toan cắt đứt dây nối giữa mình và Trương Lập, đều bị Trương Lập lườm chằm 
chằm, giờ thì chính bản thân anh cũng không biết làm sao mà mình kiên trì tới lúc này được 
nữa, nhớ đến thái độ dù chết cũng không cúi đầu của Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương lại hạ 
quyết tâm tiếp tục cố gắng đến cùng. 


"Còn ba mươi mét nữal ” 
"Còn hai mươi mét nữal ” 
"Còn mười lầm mét nữal ” 


Đội trưởng Hồ Dương không ngừng dùng các con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống 
được dốc băng họ sẽ không còn bị gió Tây quấy nhiễu nữa, khu vực băng nứt đáng sợ kia, giờ 
đâu có thể nói là thiên đường gần với Tử vong Tây phong đới này nhất. 


Mỗi lần giơ tay trái lên, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề khôn tả, anh ngọ ngoạy hỏi: "đội 
trưởng Hồ, mười lăm mét cuối cùng này của anh, sao mà còn dài hơn ba mươi mét lúc nãy thế? 
Thị lực của anh chắc là không có vấn đề gì đấy chứ? " 


Đội trưởng Hồ Dương liền quát: "Đừng phí sức nói chuyện nữa, mau bò giật lùi cho tôi! Con bà 
nó, cơn gió quái quỷ này, tôi thực không dám tin, hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất trên 
ngọn núi này cơ đấy! ” 


Đúng lúc này, Trương Lập đột nhiên kêu lên: "Xin lỗi, tôi đi trước một bước! " Thì ra đục băng 
của anh bập xuống băng, lực chưa đủ để chạm tới tầng đất đông, lại bị gió Tây lau giật, đục băng 


Trang 1.132/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đột nhiên hất vỡ tung cả đám băng vụn ấy lên. Trương Lập chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng 
khiếp nhấc cánh tay phải mình lên, kế đó, như thể có người nào đấy đang nắm tay mình mà giật 
mạnh, cả người đang nằm sát với mặt băng cứ thế từ từ bốc lên, lực kéo khủng khiếp đó nhanh 
chóng lan truyền tới chỗ Nhạc Dương và Lạt ma Á La. Mắt thấy mình sắp bị gió thổi bốc lên 
khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên của Trương Lập là toan cắt đứt dâu nối giữa mình và Nhạc 
Dương, chẳng ngờ Nhạc Dương đã đứng phắt dậy, lưỡi dao vung lên, cắt la dây nối với dâu 
thừng chính. Trương Lập cười khổ một tiếng, cũng cắt luôn mối của mình với sợi thừng chính, 
cả hai còn chưa kịp nói lời nào, đã bị gió cuốn thốc đi như quả tạ xích hai đầu bị bắn vèo khỏi 
máy bắn đá, chớp mắt một cái đã bay ra xa mười mấy mét, rơi thắng xuống dốc băng tuồn tuột, 
rồi biến mất trong làn sương mù. 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn theo hướng hai người biến mất, ngoác miệng la mắng: "Hai cái 
thằng hồ đồi Chỉ còn năm con bà nó mét nữa thôi! " 


Lạnh! Cả trời đất chỉ còn duy nhất cảm giác ấu. 


Ở trong cái khe chật hẹp không biết bao lâu, gió bên ngoài mãi vẫn không thấy yếu đi chút nào, 
cái lạnh lan phủ khắp đất trời khiến cơ thể đông cứng, da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt, không 
có bất cứ thứ gì để chống lạnh và sưởi ấm, họ hoàn toàn dựa vào chút nhiệt lượng tỏa ra từ cơ 
thể người để cầm cự đến tận bây giờ. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Đường Mẫn, ngồi song song 
với Lữ Cánh Nam, cái lạnh dường như đã đông cứng năng lực suy nghĩ của họ, cảm giác nàu 
khiến Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân vào địa giới Khả Khả Tây Lú, 
nhưng lần đó đâu có rét như lần này chứ! 


Đường Mẫn cuộn mình trong lòng Trác Mộc Cường Ba chốc chốc lại khẽ nhúc nhích, hai người 
má ấp tay kể ôm chặt lấy nhau. Trác Mộc Cường Ba cởi bộ áo rách rưới của mình ra mặc ngược 
lại, ôm Đường Mẫn trước ngực như ôm đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù là thế, cảm giác cũng không 
có gì khác biệt... lạnh! 


Lữ Cánh Nam ở cạnh đó, chỉ có thể cố gắng dựa mình sát vách đá, ngồi yên lặng như một lão 
tăng nhập định. Trác Mộc Cường Ba thảm nhủ, người đàn bà thép nàu chắc hắn là chịu lạnh 
giỏi hơn hai người bọn gã. 


Đường Mẫn lại nhúc nhích cựa quậy trong lòng Trác Mộc Cường Ba, lắm bẩm như nói mơ: "Anh 
Cường Ba à, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ, đúng không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đương nhiên. Em xem, trời sắp tối mịt rồi, đến tối, sương mù sẽ tan 
đi, chứng tỏ rằng gió cũng sẽ suụ yếu, lúc ấu thế nào mà chẳng ra được chứ? Hơn nữa, dù không 
đi được, thì chúng ta cũng đã lắp thiết bị phát xạ tia laser ở ngoài kia rồi, đội trưởng Hồ Dương 
và những người còn lại nhất định có thể tìm thấu chúng ta mà. Lúc bị rơi xuống, dường như anh 
có nghe đội trưởng Hồ Dương nói với theo, bảo rằng nếu chúng ta còn sống, chỉ cần phát tín 
hiệu, họ nhất định sẽ tìm được. Giáo quan, cô có nghe thấy không? Lúc đó ấy." 


Lữ Cánh Nam khẽ "ừm" một tiếng, cái lạnh khiến người ta chẳng còn sức đâu mà nói chuyện 
nữa, cơ hồ lời vừa đến miệng đã bị đông cứng lại, không thể đấy ra tiếp được nữa. Không biết 
kể từ lúc nào, những câu nói của ba người mỗi lúc một ít, thời gian ngừng cũng mỗi lúc mỗi dài 
thêm. Thực tế là, từ bức ảnh Lạt ma Á La, Ba Tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có 


Trang 1.133/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể thấu gió buổi đêm còn mạnh mẽ ác liệt hơn ban ngày rất nhiều, Trác Mộc Cường Ba rất lo 
lắng, không biết ba người bọn gã có thể kiên trì qua được đêm nay hay không nữa. Nhưng gã tin 
chắc, đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến, chính miệng anh đã nói ra, đây là ước định, 
đồng thời cũng là lời hứa... 


Trương Lập và Nhạc Dương đều hiểu rõ, sống hay chết đều quyết định ở khoảnh khắc ngắn 
ngủi chẳng bằng một cái chớp mắt, lần này, có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng rồi, quay cuồng 
trên không trung, đến khi chạm đất, ấu cũng là điểm tận cùng của cuộc đời họ vậy. Hai người họ 
ngước mắt nhìn nhau, người vẫn đảo lộn trên không, Nhạc Dương nhìn Trương Lập chằm chằm 
không chớp mắt, thầm nhủ: "Anh ngốc thật! " 


Khóe mắt Trương Lập thoáng hiện lên nét cười cười, ý như muốn nói: "Chẳng phải cậu còn 
ngốc hơn sao? ” 


Phía bên dưới hai người, rừng tháp băng tựa như đao thương kiếm kích, nhấp nhô sừng sững 
chĩa thẳng lên trời, chưa nói đến chuvện bị chúng xiên vào người, mà chỉ việc rơi từ trên độ cao 
ấu xuống, đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương, chết một cách đau khổ hơn bội phần 
rồi. Nhạc Dương nhìn xuống bên dưới, nhướng mắt lên với Trương Lập, cặp mắt trong veo ấu, 
toát lên vẻ lụ biệt, rõ ràng ý như muốn nói: "Tạm biệt, chiến hữu của tôi, anh em của tôi." 


Trương Lập trấn tĩnh gật gật đầu, biểu thị quyết tâm xưa nay chưa từng hối hận, rồi đột nhiên 
gầm lên như sấm dậy: "Kiếp saul Chúng ta lại làm anh em| " 


Thân thể hai người bị gió xoay chuyển nhào lộn, đã có thể nhìn thấu qua tầng sương mù dày đặc 
mà thấy bầu trời xanh màu ngọc bích, xa xa phía chân trời, sao Hôm đã lửng lơ treo, vẳng 
dương đỏ ối kia vẫn chưa khuất hẳn xuống phía Tây, vẫn tranh vẽn huy hoàng rực rỡ với sao 
trời. "Cảnh sắc đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cuống lên muốn dẫn cô Mẫn Mẫn 
tới ngắm cho mà xem. Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ vẫn đi theo anh, thiết tưởng ỏ thế giới bên kia 
chắc cũng có thứ đáng để chúng ta kiếm tìm chứ nhỉ, vẫn chưa đến lúc chúng ta bỏ cuộc cơ 
mà..." Trương Lập thanh thản thảm nghĩ, không ngờ lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi cũng 
như hối hận, chỉ thấy thân thể mình trằm xuống, tựa hồ như bị gánh lên giữa không trung, kế đó 
phần lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vách tường nào đó. 


Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống, vừa ngoảnh đầu sang, liền thấu 
ngay Nhạc Dương cũng đang ngơ ngác không biết phải làm sao. Thì ra một cây trụ băng cao 
ngất trời, đã gá đúng vào phần giữa sợi dâu an toàn nói liền Trương Lập và Nhạc Dương, không 
sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất chừng năm sáu chục mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa 
mạo bên dưới. Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay là muốn cười, giọng nói cũng 
biến cả âm điệu: "Chậc, xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết đâu." 


Trương Lập nói: "Đừng vui mừng quá sớm. Cái trụ băng này, không dùng móng vuốt bám vào 
được, chốt thép cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác, tôi với cậu muốn lên 
cũng chẳng được, muốn xuống cũng chẳng xong, treo lơ lửng ở đây từ từ chết đói, so với ngã 
chết luôn còn khó chịu hơn nhiều..." 


Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói: "Thế mới bảo anh ngốc, sợi dâu này mà đứt, chẳng phải 
chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao? Anh xem, chỗ rách toét ra kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy! " 


Trang 1.134/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập cũng phì cười: "Đứt thì sao chứ? Khoảng cách cao thế này, bên dưới lại đầu những 
băng nhọn hoắt, cậu có thể khống chế áo cánh dơi để lượn xuống được không? Nếu không ngã 
chết, mà chỉ ngã cho sống dở chết dở, lúc ấy thì mới khổ đấu." 


Nhạc Dương nói: "Cũng may là trước giờ anhnois gì cũng không được chuẩn cho lắm đấy, cái 
dây này, sao mãi chẳng đứt thế nhỉ? " 


Trương Lập nói: "Không đứt thì thôi, sao hả, cậu muốn chết sớm chứ gì? Tôi thì không đâu. Còn 
chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch thế này, chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục 
năm không, thật oan uống! " 


Nhạc Dương cũng cười cười: "Tôi cũng có muốn đâu, mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm 
túc quá, cũng quên cả suy nghĩ chuyện quan trọng nhất của đời người ấy rồi, có điều chết sớm 
thì đầu thai sớm, đợi lần sau thôi vậu. So với cứ bị treo ở đây chịu giày vò thì còn sướng hơn, lúc 
nào cũng nơm nớp lo sợ, đứt mẹ nó luôn cho xong, chẳng phải chuyện gì cũng được giải quuết 
rồi hau saol Nói thực với anh, ta trái tôi tê liệt rồi, xem ra chắc là chẳng giở được áo cánh dơi 
ra đâu! ” 


Trương Lập nói: "Chậc, không ngờ cậu chẳng có lòng tin vào cuộc sống gì cả, thật là khiến cô 
Babatou thất vọng quá đi 1; tôi cũng nói thực với cậu, lúc ở Tâu phong đới, áo cánh dơi của tôi 
bị móc rách rồi, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách thôi. Tôi chẳng giống cậu, cao như vậy ngã 
xuống thì vấn đề quái gì chứ, năm sáu chục mét có là cái đỉnh, tôi nhằm mắt nhảy ào một cái 
xuống là xong. Phải rồi, lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt dây thế? " 


Nhạc Dương nói: "Tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai chúng ta lại với nhau, thế nên phải 
tranh cắt dây trước, không để cho anh làm lính đảo ngũ, rồi sau này tôi lại phải ôm bộ mặt âu 
sầu đến khóc lóc trước mộ anh hàm ơn." 


Trương Lập nói: "Ha... cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi, lúc ấy tôi có làm sao 
đâu, chỉ định kéo kéo một cái, xem cái thằng nhóc cậu có phải đã len lén cắt đứt dây rồi hau 
không. Cái thằng cậu đã toan đảo ngũ mấy lần rồi chứ? Ai ngờ lần này thành ra như thế, cậu 
chẳng nói chẳng rằng đã cắt đứt dâu luôn, vậu nên tôi cũng đành phải cắt theo thôi chứ biết làm 
thế nào." 


Nhạc Dương nói: "Đành cái khỉ ấu mà đành, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là 
chẳng sao hết, chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng Hồ Dương thế, hô hô." 
Cứ nói mãi, nói mãi, cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhọn cao năm sáu chục 
mét này đều phá lên cười ha hả. 


Treo liền một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, hai người đều lạnh đến tưởng chừng như không chịu 
nổi, trên mũ đội đầu cũng đã có một lớp băng mỏng kết thành. Trong hai tiếng đồng hồ này, 
mới đầu họ còn định lớn tiếng kêu cứu, hụ vọng khoảng cách giữa mình và đám người đội 
trưởng Hồ Dương không xa lắm, đội trưởng Hỏ Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng họ hô hoán, 
nhưng cả hai đều không biết rốt cuộc gió đã đưa họ đi tít bao xa, đằng nào thì tiếng hét cũng 
chẳng át được tiếng gió rít gào kia; về sau hai người lại thử dùng các loại công cụ, thận trọng đục 
băng, nhưng hàn băng ngàn năm cứng chẳng thua gì sắt thép, Nhạc Dương và Trương Lập lại 
phải cần thận để không làm đứt sợi dâu an toàn, sao có thể để lại dấu vết nào trên băng đá được 
cơ chứ; sau cùng thì chân tau của cả hai anh chàng đều cứng đờ vì lạnh, không thể nhúc nhích 


Trang 1.135/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


động đậy gì nữa, duy chỉ còn biết nghe theo ý trời, thật ứng với câu nói của Trương Lập, chỉ 
bằng ngã chết luôn còn sướng hơn. 


Một hồi lâu sau, dâu an toàn mãi vẫn không thấy đứt, Trương Lập lại nói: "Ê này, vừa nãu bị gió 
thổi bau lên, cảm giác thế nào? " 


Nhạc Dương đáp: "Sướng, giống như ngồi xe vượt núi ấu, lần này đã cơn ghiển đằng vân giá vũ 
rồi nhé." 


Trương Lập nói: "Giống tôi thế, hôm nào rảnh, chúng ta đi chơi tiếp nhé? " 
Nhạc Dương lắc đầu: "Thôi ạ, thích thì anh đi mà đi, tôi xin kiếu." 


Trương Lập lại bảo: "Ông trời xem ra đối xử với chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ, như thế mà 
còn không ngã chết. Cậu nói xem, mấy người bọn Cường Ba thiếu gia liệu còn sống không? " 


Vừa nhắc tới Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương liền trằm hắn xuống. Trong cơn tuyết lở như lũ 
cuốn ấu, hụ vọng sống quả thực quá mong manh nhỏ bé, từ bấy giờ anh vẫn gắng không để 
mình nghĩ đến vấn đẻ đó. Trương Lập lại tự nói một mình: "À, cậu nói xem, nếu mấy người bọn 
Cường Ba thiếu gia còn sống, mà biết chúng ta chết rồi, họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ừm, giáo 
quan thì tôi chịu rồi. Cô Mẫn Mẫn thì chắc là cảm khái lắm, chậc, sau nàu còn ai kể chuyện cười 
cho tôi nghe nữa đây. Nói không chừng lại còn khóc đến ngất đi ngất lại ấy chứ nhỉ, ha ha, tại 
sao chúng ta cũng cũng khóc đến chết đi sống lại được thế nhỉ? Cường Ba thiếu gia... nếu là 
Cường Ba thiếu gia..." Trương Lập không sao nói tiếp được nữa. Cường Ba thiếu gia sẽ không 
dễ dàng bỏ cuộc, nếu như mình bỏ cuộc rồi, Cường Ba thiếu gia sẽ thế nào đây? "Trương Lập, 
Trương Lập..." Nhạc Dương kéo kéo giật giật làm Trương Lập sực tỉnh khỏi cơn trầm ngâm, 
thấp giọng nói, "dâu sắp đứt rồi, lần này chúng ta không thể chờ đợi kỳ tích phát sinh nữa. 
Chẳng lẽ, anh không có lời gì quan trọng muốn nói với tôi à? Thế nào thì cũng phải có chuyện 
gì không thể buông bỏ chứ, đúng không? " 


Trương Lập cũng đang cực lực tránh không nghĩ tới những chuyện không thể buông bỏ ấy, bị 
Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật thót người, tựa hồ như trở lại với khoảnh khắc cầu băng ở Khả 
Khả Tây Lý, cùng Trác Mộc Cường Ba lửng lơ treo trên một sợi dây thừng, đúng vậu, đời người 
ngắn ngủi lắm, còn rất nhiều chuyện đợi mình đi làm kia mà, thế nhưng khi thực sự tới mấy phút 
cuối cùng của cuộc đời, rốt cuộc là chuyện gì mới là chuyện mình muốn làm nhất nhỉ? 


Không ngờ, ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng giọng điệu của mật thám dò hỏi: “Trương Lập, 
tôi hỏi anh, lúc chúng ta rời khỏi Kukuer, tôi thấy ánh mắt anh rất không lương thiện, giờ đã đến 
cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thực đi, có phải anh có ý với cô Babatou của tôi không? " 


"Chó! " Trương Lập lớn tiếng nói, không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này cơ àIl " Lời vừa mới 
dứt, sợi dâu níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt đoạn, cả hai liền cùng lúc rơi xuống hai 
phía của trụ băng. 


Chú Thích 


1.Hai anh chàng này hợp nhau, còn hợp cả về chuuện có duyên với... phụ nữ thổ dân nữa. 


Trang 1.136/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3O - Huynh Đề 


Gia tốc rơi tự do 9, 8 mét/giây khiến thân thể Trương Lập rơi xuống càng lúc càng nhanh, anh 
chỉ hụ vọng thằng nhóc Nhạc Dương kia có thể nhịn được đau mà dang rộng áo cánh dơi ra, còn 
mình thì chẳng còn cách nào nữa rồi, áo cánh dơi đã thành hai mảnh vải phất phơ, dây móc thì 
đã vỡ cả hộp, linh kiện vung vãi ra ngoài, đục băng và chốt thép đều bị gió thổi bau đi đâu mất 
chẳng rõ nữa. Nhìn thấy mình càng lúc càng đến gần những tháp băng trắng xóa, Trương Lập 
hụ vọng có thể tìm được một điểm va chạm chuẩn xác, tốt nhất là có thể ngã chết luôn một lần 
cho xong. Anh ngắm được một cột băng tuy không cao lắm, nhưng khá là sắc nhọn, liền dang 
rộng hai tau khống chế thân thể ôm lấy, ai ngờ ú đồ lại bất thành, sắp đến chỗ trụ băng thì thân 
thể đột nhiên không thể điều khiển, cả người lộn một vòng trượt qua, ba lô đập xuống đất. Tim 
Trương Lập thót lại, thầm nhủ: "Xong rồi, xong rồi, lần này thì chắc chắn là ngã cho sống dở 
chết dở rồi! Thất bại quát Cảm giác được rồi, ba lô ngập xuống tuyết, tiếp đó là một luồng sức 
mạnh khủng khiếp sẽ dội ngược lại, chắc là gãy đôi xương sống, thế mà chẳng phải là thành 
người thực vật hay sao? Thật đúng là, tại sao Trương Lập này lại chết khổ chết sở như thế kia 
BH 


Kế đó, Trương Lập cảm giác thân thể mình như đập vào một cái nệm bơm hơi khổng lồ, hoàn 
toàn hóa giải hết sức rơi từ trên cao xuống, khi nén tới cực hạn, lại hơi có lực đàn hồi, làm cả 
người anh bật lên, cứ thế cho tới lúc nằm ịch ra đất, Trương Lập ngỡ như mình đang nằm mơ. 
"Sao... sao lại thế này? " Anh giơ hai tay lên hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, không ngờ lại 
hoàn toàn không chút thương tổn. Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn cái trụ băng đã cứu mình 
kia, rồi bất ngời phát hiện, đó đâu phải trụ băng cột băng gì, mà là một cái lều bạt, không biết là 
đã dựng lên ở đây từ bao lâu rồi, bên trên tuyết đọng dày phải đến ba thước, anh đã ngã đập vào 
trong đống tuyết, rồi được bạt phủ lều làm bật tung lên. 


"Anh... anh..." Nhạc Dương cũng đã hạ xuống, trong thời khắc cuối cùng, anh chàng cũng khắc 
phục được cảm giác đau đớn mà dang cánh dơi ra. Nhạc Dương vừa chạm đất, liền cuống cuồng 
lên tìm kiếm thi thể của Trương Lập, không ngờ lại thấu anh chàng kia còn khỏe khoắn hơn cả 
mình đang ngồi đần thối mặt ra ở đó, lập tức vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cười đến rơi cả nước 
mắt. 


Trương Lập guồng chân chạy tới, hai người ôm chặt lấy nhau, mãi không chịu buông ra, tất cả 
những gì muốn biểu đạt đều hòa nhập cả vào trong một cái ôm ấu, không cần nói gì nhiều nữa. 
Dùng cơ thể cảm giác sự thân thuộc từ cánh tay mạnh mẽ của nhau, đây chính là điều mà 
Cường Ba thiếu gia đã dạy họ, quyết tâm cùng sinh tử, sẻ chia hoạn nạn! 


Một lúc lâu sau, họ mới tách ra, tựa như đôi bạn thân thiết đã nhiều năm mới trùng phùng, hai 
tau đặt lên vai nhau, người nọ chăm chú quan sát gương mặt người kia. Không thay đổi! Trương 
Lập nhìn Nhạc Dương, vẫn là gương mặt tràn ngập ánh nắng ấy; Nhạc Dương nhìn Trương Lập, 
vẫn là gương mặt góc cạnh rõ ràng đó. Gần như cùng lúc, cả hai cùng ngửa mặt lên nhìn trời 
xanh, không hẹn mà cùng phá lên cười ha hả. 


"Kò tích, tuyệt đối là kỳ tích, anh đúng là cái thằng may mắn hết sức! " Nhạc Dương nhìn đống 
tuyết đã tróc xuống, để lộ ra nguyên hình là một chiếc lều bạt lớn. 


Trang 1.137⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


HỆ tị dị c dị dc set 


Trương Lập nói: "Tôi cũng có ngờ đâu, hôm nay đúng là ra cửa giẫm chó. Đi nào, 
chúng ta thử xem là ai để lại chiếc lều nàu, lại còn cứu Trương Lập tôi một mạng nữa." 


Vỗ cho rơi hết tuyết phủ bốn bẻ, thấy đây là một chiếc lều dạng vòm thông thường cao chừng 
một mét, mở dâu kéo cửa lều ra, thấu ở góc lều có đặt hai chiếc ba lô leo núi méo mó, chính 
giữa là hai cái túi ngủ gác đầu vào nhau, bên trong túi ngủ là hai cái xác đã đóng thành băng 
cứng đờ. 


Mắt của một trong hai cái xác mở to, tựa hồ như đã bị tấn công bất ngờ, một cánh tay vươn ra 
ngoài túi ngủ, chắc là muốn lấy vũ khí hay công cụ gì đấy. Còn cái xác kia thì vẫn ngủ thiêm 
thiếp say giấc nồng, dường như không có cảm giác gì hết. Hai cái xác này không hề làm Trương 
Lập và Nhạc Dương kinh ngạc, thoạt nhìn chiếc lều vẫn còn ở đây, hai người sớm đã đoán được 
chủ nhân bên trong đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là ở giữa hai 
cái xác ấu, có đặt ngay ngắn một cái hộp bằng sắt, trên hộp có buộc hai sợi dâu bạc, mỗi sợi gắn 
liền với cánh tau một cái xác, trên sơi dâu bạc còn gắn cả chuông, ai khẽ nhúc nhích một chút là 
người kia sẽ tỉnh giấc ngaụ. 


Trương Lập ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì thế? " Anh lại gần cái hộp, lại phát hiện ra trên hộp 
sắt có gắn những cái khóa, nhưng đều đã bị mở, đang thất vọng mở hộp ra, thì bỗng phát hiện 
một cuốn số màu đen khá dày, đặt ngay ngắn giữa hộp. 


Nhạc Dương cẩn thận kiểm tra hai cái xác, nhận thấy thực hết sức kỳ quặc, ít nhất ở những 
phần cơ thể lộ ra của hai xác chết này đều không có vết thương chí mạng gì, chẳng lẽ vấn đẻ 
nằm bên trong túi ngủ? 


Cuốn sổ màu đen! Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm 
trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh: 
"Tôi tên là Đường Thọ, nếu ai phát hiện ra cuốn số này trong thi thể của tôi, xin liên hệ theo 
cách..." Trương Lập đóng mạng cuốn số lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ... 
không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật kứ của Đường Thọ ở chốn nàu. 


"AI " Cùng lúc đó, Nhạc Dương khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Trương Lập ngoảnh đầu, liền 
trông thấu một sợi dâu thừng đeo trên cổ tau Nhạc Dương, rồi lại thấu Nhạc Dương giật mạnh 
sợi dâu ấy, ném xuống đất, giẫm gót chân lên. Trương Lập vội sải bước tới, dưới đất không ngờ 
lại là một con rắn trắng đang quằn quại giãu giụa, toàn thân nó trắng như tuyết, dài không đến 
một thước, đầu rắn đã bị vuốt băng gắn trên giàu Nhạc Dương cắt thành ba khúc, tay Nhạc 
Dương bấu chặt vào chỗ bị cắn giữa ngón cái và ngón trỏ, rõ ràng là không ổn cho lắm. 


Thì ra, Nhạc Dương thử kéo cái túi ngủ ra, xem nguyên nhân cái chết là gì, bỗng dưng tìm thấu 
một "cái xác" rắn trắng trông như câu gậy băng, thân rắn trắng như tuyết, thẳng đờ chẳng khác 
nào một thanh kiếm. Anh cẩm con rắn nhỏ chưa đầy một thước ấy lên vung vẩy vài cái, xem ra 
chắc đã chết cứng rồi, nhất thời sơ ý, con rắn cứng đờ ấy bỗng ngoặt lại. Nhạc Dương giơ tau 
trái lên cản, con rắn trắng liền đợp ngay một phát vào gan bàn tay anh luôn, cảm giác tê ngứa 
tức khắc lan đến hệ thần kinh. Nhạc Dương từng thử nghiệm các loại độc rắn, lập tức có phản 
ứng, con rắn trắng ấy vẫn còn sống, hơn nữa còn là loại kịch độc. 


Trương Lập nhét vội cuốn số nhật kú vào ba lô, tiện tay rút ra một sợi dâu thừng, buộc chặt cổ 
tay Nhạc Dương qua lần áo. Nhạc Dương đã buông tay, đồng thời dùng miệng hút ra búng máu 


Trang 1.138/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu tiên. Trương Lập hỏi: "Có độc hả? " 


Nhạc Dương nhổ phẹt một đám cả máu lẫn nước bọt, khẽ gật gật đầu. Trương Lập liền ném ba 
lô xuống đất, kéo dây kéo, lấu hộp cấp cứu ra, tìm huyết thanh, bất kể là rắn độc gì, trước tiên 
cứ phải tiêm cho Nhạc Dương một mũi huyết thanh làm dịu độc tố đã, đồng thời lấu ra bình xịt 
thuốc ngừa rắn và phích nước, để Nhạc Dương súc miệng xong thì uống thuốc. 


Một phút sau, Trương Lập lo lắng nhìn người bạn đồng hành, hỏi: "Thế nào rồi? " 


Nhạc Dương nói: "Ghê gớm thật, thế này thì là bà bà là..." Trương Lập ngần người ra: "Cái gì 
hả? " 


Tròng mắt Nhạc Dương đảo một vòng, vội lấy phích nước ra súc miệng, xem ra đầu lưỡi đã tê 
cứng lại mất rồi. Trương Lập đưa mắt nhìn, thấu gan bàn tay Nhạc Dương vẫn tím xanh tím đen 
lại, chưa thấy đỡ hơn chút nào, liền tóm lấy cổ tay định hút độc cho bạn. Nhạc Dương giằng tau 
ra, nhưng không được, Trương Lập gắt: "Đừng cử động, nếu còn muốn gặp cô Babatou của cậu 
thì ngoan ngoãn đứng vên đấy cho tôi! " 


Nhạc Dương đang định nói gì đó, đột nhiên kêu lên: "Cần thận! " Đồng thời vung dao lên, một 
con rắn trắng khác tức thì bị chém đứt làm hai đoạn giữa không trung. Trương Lập cúi đầu, cái 
đầu rắn bị chém bay kia vừa hay sượt qua trán anh, đớp trúng vào vải lều. Trương Lập kinh hãi 
toát hết cả mồ hôi lạnh, ai ngờ được, ở chỗ này không chỉ có một con rắn độc chứ! Nhạc Dương 
nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài lều vẫn còn những tiếng lạo xạo, lần theo âm thanh ấy, liền 
thấy ở mép lều bạt có một con rắn trắng nữa đang ngọ ngoạy tính chui vào. Nhạc Dương liền 
nhấc chân lên giẫm chết nó ngay tại chỗ. Trương Lập đưa mắt nhìn nửa cái thân rắn không đầu 
vẫn nhúc nhích cựa quậy dưới đất, dòng suy nghĩ dường như đã rõ ràng hơn một chút. Anh sực 
nhớ đến loài rắn Miết Ty ở đỉnh núi tuyết trong truyền thuyết, lại còn cả Tuyết phong tam thánh 
trong Mật tông Tây Tạng nữa: rắn trắng, bọ cạp trắng, nhện trắng, những loài này đều sinh sản 
ở vùng lạnh giá băng hàn, thích quần cư, hại nhiều người và súc vật, người nào trông thấu, thảu 
đều không sống sót. 


Tuy chưa thấy bọ cạp trắng, nhện trắng, nhưng con rắng trắng này, toàn thân lại óng ánh như 
tuyết, trốn trong khu rừng tháp băng, nếu không đụng tới thì ai có thể nhận ra được chúng đây 
chứ? Hai người không dám cầu thả nữa, vội dỏng tai lên lắng nghe tiếng gió, sau khi xác nhận là 
không còn tiếng động gì lạ nữa, Trương Lập lại giúp Nhạc Dương hút thêm mấy miếng máu 
độc, cho tới khi máu rỉ ra chỗ vết thương chuyển thành màu đỏ tươi, anh mới súc miệng uống 
thuốc, rửa sạch chỗ vết thương. 


Xử lý xong xuôi, Trương Lập lại hỏi bạn: "Thế nào rồi? " 


Nhạc Dương cười gượng một tiếng, nói: "Huyết thanh ấy, hình như không được hiệu quả cho 
lắm, " rồi nghe "bịch” một tiếng, cả người anh đã ngã lăn ra đất. Trương Lập vội đỡ Nhạc Dương 
lên, gắt gỏng mắng: "Thằng nhóc này, đừng có mà ngã xuống ở đây chứ, tỉnh đi, tỉnh đi nào! 
Con mẹ nó, chúng ta đã ngã từ trên cao như thế xuống mà còn không chết, bị con rắn trắng bé 
tí thế đợp cho một phát mà cậu đã không xong rồi sao? Đứng lên cho tôi! Nhạc Dương! Cậu là 
bộ đội đặc chủng cái mẹ gì thế! Trương Lập lắc mạnh người Nhạc Dương nhưng vẫn không thấu 
phản ứng gì, liền thử bắt mạch, thử hơi thở, cả nhịp thở lẫn mạch đập đều vẫn bình ổn, chẳng 
qua có hơi nhanh một chút. Trương Lập ủ rũ, cần thận đặt Nhạc Dương xuống, kéo xác chết ra 
ngoài, kiểm tra tỉ mỉ một hồi, đoạn đặt Nhạc Dương nằm trong túi ngủ, rồi quay sang lục lọi ba 


Trang 1.139/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lô của người chết. Trong ba lô chỉ còn lại mấy thứ công cụ nặng nề để leo trèo trên vách băng, 
đồ ăn và những đồ dùng thiết yếu cho sự sống đa phần đều đã bị lấy đi hết, xem ra đã có người 
tới đây trước họ, hoặc cũng có thể là lúc đó có ba người, vì trên hộp sắt kia có ba cái khóa, còn 
nguyên do tại sao người đó để lại cuốn nhật ký không mang ởi, tạm thời Trương Lập chưa nghĩ 
tới. Trương Lập chọn một cái đục băng vừa tay, thêm một cây gậy, ngoài ra lại chọn vài thứ nữa 
cho vào ba lô của mình. Bỗng lại nghe có tiếng trườn bò nhúc nhích, Trương Lập giơ đục lên 
bập xuống, chặt đứt đầu một con rắn trắng đang có ý định chui vào lều, dường như phía Đông 
Bắc lại có động tĩnh. 


Không hiểu nổi là rốt cuộc là có bao nhiêu con rắn trắng nữa, lúc Trương Lập ra khỏi lều, sắc 
trời đã tối, bầu trời xám xịt tựa như một tấm vải bọc xác chết khổng lỏ. Ngay lúc ấy, Trương Lập 
bỗng hít vào một hơi lạnh buốt, chỉ thấy ngọn tháp băng gần đó giống một cái bụng kiến đang 
đẻ ấu trùng vậy, hết con rắn này đến con rắn khác trào ra khỏi đỉnh tháp, có con cuộn tròn, có 
con thì bò lung tung khắp bốn phía. Lũ rắn trắng anh và Nhạc Dương giết chết chẳng rõ đã phát 
ra tín hiệu gì, không ngờ lại thu hút nhiều rắn đến thế. 


"Khốn kiếp thật! " Trương Lập chửi thầm trong bụng, trở về lều ôm Nhạc Dương đang nằm 
trong túi ngủ dậy, giọng cật vấn: "Còn chưa tỉnh hả? Chúng ta phải đi thôi! Chỗ này sắp bị bọn 
rắn kia bao vây rồi! " Nhưng Nhạc Dương vẫn đang hôn mê, Trương Lập không còn cách nào, 
đành lấu dâu thừng buộc luôn bạn lên lưng, cõng ra khỏi lều, cũng chẳng biết phương nào hướng 
nào mới chuẩn, đành đi xa khỏi chỗ này rồi tính sau. Lần này thì thật đúng là gió tuyết tơi bời, 
rắn bạc cuồng hoan, Trương Lập cõng Nhạc Dương trên lưng, đi qua những tháp băng nhọn 
hoắt, chạy về phía chân trời tối tăm mù mịt... 


Trong thế giới màu trắng toàn băng tuyết, không có thực vật cũng chẳng có động vật, càng 
không có thức ăn, tóm lai là chẳng có một thứ gi hế; và trong cái khe nhỏ rộng chưa đầu một 
mét nàu, có ba con người đang gắng gượng hết sức để chống chọi, khi cơ thể đã tiêu hao sạch 
năng lượng sản sinh từ thức ăn, phát ra tín hiệu về cơn đói, cái lạnh lại càng nặng nề ghê gớm 
hơn. Quần áo rách bươm của họ không thể ngăn cản được những xúc tu ma quái của gió của 
băng, thân thể chỉ biết cuộn tròn lại hết mức có thể, bao nhiêu lỗ chân lông khắp toàn thân đều 
đóng kín, khóe miệng khẽ run run, đó không phải là tự nguyện, mà là phản ứng bản năng của 
cơ thể con người. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt lấy Mẫn Mẫn, chỉ muốn hai người áp vào nahu 
chặt hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, đấu bật cái lạnh của cơn gió kia mang đến ra khỏi khe hở 
giữa hai người. 


"Ánh mặt trời Hawaii ấm áp khó có thể tả bằng lời, cảm giác rất chân thực, anh có thể cảm 
nhận được, ánh dương tiếp xúc với làn da mình thật như thế nào, mỗi mảnh da nhỏ..." Đường 
Mẫn cuộn tròn mình trong lòng Trác Mộc Cường Ba, lắp bắp kể lại những nơi ấm áp cô từng 
đến, câu được câu mất. Trời đã tối đen, sương mù đã tan, đường nét cổ quái của vách núi càng 
khiến người ta thêm lạnh giá. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba vốn định mạo hiểm xông ra, 
nhưng vừa mới ởi tới cửa khe nứt thì liền rụt trở về ngay, bởi vì họ trông thấy, một tảng đá cao 
bằng hai người, dài bằng ba người, "vù' một tiếng bay qua trước mặt, không biết đi về đâu... 


Trong thế giới băng tuyết làm chúa tế tất cả này, trong thế giới gió núi có thể dẫn dắt vạn vật 
này, họ chỉ có thể cuộn mình ẩn nấp trong không gian chật hẹp ở đây, tựa như ba con cừu non 
bị thương, run rấu nép mình vào với nhau, thân thể run lên nhè nhẹ. Giờ đây, thể lực đã không 


Trang 1.140/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cho phép họ thực hiện những hành động có cự lụ hoạt động dài hơn nữa, cơn đói và cái rét chà 
đạp giày vò cả cơ thể lẫn linh hồn họ một cách tàn khốc, thân thể lạnh đến cứng đờ cả ra, khiến 
hai người phải ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau mới đỡ được phần nào. Họ cổ vũ 
khích lệ lẫn nhau, không ngừng kể những cảnh tượng nắng nóng ấm áp, hòng cảm thấu dễ chịu 
hơn một chút; họ phải kiên trì, không được ngủ, phải chờ đợi, chờ đợi đội trưởng Hồ Dương và 
những người khác đến. 


"Ngày mai, trời vừa sáng, à không, có khi trời còn chưa sáng.. nói không chừng mấy người bọn 
đội trưởng Hồ Dương... họ... họ sẽ đến đón chúng ta thôi, không biết... không biết... đội trưởng 


Hồ Dương... sẽ mang theo... những gì nhỉ? Nếu... nếu... có... thể... mang... mang... một con bò 
Yak nướng thì tốt quá, giờ... giờ... anh... ăn được... hết... nguyên cả con bò Yak ấu chứ? " 


"Đội trưởng Hồ Dương còn lâu mới nghĩ tới những chuyện... ấu... hoặc... họa... họa... họa 
mav... có đồ cấp cứu... thì anh ấy... còn nghĩ... đến." 


"Không... em... không hiểu... đội trưởng... Hồ Dương... kỳ thực... bên ngoài... thô lỗ... nhưng... 
con... người thì... tỉnh... tế lắm." 


"Hì tt 


"Cười... cười... cái... gì... em không tin à? Không tin... hỏi giáo quan... cô... cô ấu... chắc là biết 
đấy... giáo quan... giáo quan...? Giáo quanl " 


Lữ Cánh Nam không trả lời, Trác Mộc Cường Ba tức thì cảm thấy trái tim mình như thắt lại, vội 
đưa tay huých thử, Lữ Cánh Nam liền ngã lăn ra đất theo cái chạm tay của gã. Trác Mộc Cường 
Ba hơi nghiêng người, ôm cả Đường Mẫn nhích lại gần Lữ Cánh Nam, thử chạm vào, chỉ thấu 
Thiết nương tử đã bị lạnh cứng thành một khối sắt, trên người chỉ còn vài chỗ vẫn hơi mềm 
mềm. Trác Mộc Cường Ba kinh hoảng kêu lên: "Không... không xong rồi..." Gã và Đường Mẫn 
cùng ôm nhau chống lạnh, vốn tưởng rằng Lữ Cánh Nam từng được huấn luyện Mật tu, chắc 
rằng chịu lạnh còn giỏi hơn hai người bọn họ, không ngờ rằng cô cũng không thể chống chọi 
nổi cái lạnh giá kinh hồn ở chốn đây. Gã nào có biết, nếu một người đã nguội lạnh trong lòng, 
vậy thì thân thể nào có đang gì chứ. 


Trác Mộc Cường Ba bắt đầu hoảng loạn, trong cái tình huống này, nếu ngã xuống ở đâu, rất có 
khả năng Lữ Cánh Nam sẽ không còn được thấy vâng dương của ngày hôm sau nữa. Gã vội hỏi: 
"Làm sao... làm sao... làm sao bây giờ? " Đường Mẫn biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vốn 
rằng cô không hề có ý định đưa ra để nghị này, nhưng giờ thì không thể không nghĩ đến nó nữa 
rồi, đành thấp giọng run run nói: "Bị... bị... đông cứng rồi! Chúng... chúng ta... ba người... 
phải... phải ôm chặt lấu nhau... bằng không, ai... ai cũng không... chịu nổi đâu..." 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm nói: "Anh hiểu chứ... thực ra... chúng ta nên làm như vậy từ sớm 
hơn mới phải..." Gã cởi bộ quần áo rách bươm trên người Lữ Cánh Nam ra, ôm cả cô vào lồng 
ngực rộng lớn của mình, để da thịt áp chặt vào với nhau, dùng hơi ấm cơ thể mình làm mềm đi 
thân thể vốn rất mềm mại nhưng đã bị giá lạnh làm cho trở nên cứng như sắt đá kia. Những va 
chạm băng lạnh làm ba người dẫn dần hồi phục, nhất thời, cả Trác Mộc Cường Ba và Đường 
Mẫn đều không nói gì. Trong hoàn cảnh này, dường như không nên nghĩ về những điều luân lý 
hay đạo nghĩa, tất cả, chỉ là để sống, để tiếp tục sống! 


Thân thể băng lạnh của Lữ Cánh Nam dần dần ấm trở lại, bắt đầu mềm đi, làn da căng đầy tính 


Trang 1.141/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đàn hồi áp sát vào người Trác Mộc Cường Ba, dính chặt với Đường Mẫn. Trác Mộc Cường Ba 
và Đường Mẫn thử gọi tên Lữ Cánh Nam, cần phải đánh thức cô tỉnh lại, không thể để mất ý 
thức như thế này được. Thử hết lần này tới lần khác, âm thanh run run cứ gọi mãi gọi mãi, cuối 
cùng cũng gọi được Lữ Cánh Nam từ chốn âm tụ địa ngục trở về, cánh tay săn chắc ấy khẽ động 
cựa, rồi sau đó tựa hồ như dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy sống lưng Trác Mộc Cường 
Ba theo bản năng, tay kia gác lên cánh tay Đường Mẫn, giống như hai con chó con cùng lúc tìm 
thấy bầu sữa mẹ, bám chặt lấy tấm thân cao lớn tráng kiện đó, tranh giành từng tấc cơ thể mội. 
"Nước... nước..." là câu đầu tiên của Lữ Cánh Nam khi tỉnh lại. Tìm nước ở đâu bây giờ? Trác 
Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đường Mẫn, chỉ thấy cô giận dỗi ngoảnh đầu đi, vùi mặt vào trong 
ngực gã. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận rút một cánh tay ra, vét một nắm tuyết ở chỗ rìa khe nứt, 
bỏ vào miệng ngậm cho tan đi, rồi mớm từng chút, từng chút một, tới khi Lữ Cánh Nam không 
cần nữa mới dừng. Khi cánh tay rút vào trong đống áo lùng thùng, một tấm thân khẽ run lên 
như chạm phải điện, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết nên đặt tay vào chỗ nào nữa, nhưng 
rồi ngay sau đó đã bị một người ôm chặt lấy, áp vào lưng cô, tựa hồ như không chịu để gã 
buông ra nữa. 


Cùng lúc ấy, không biết là cách đó bao xa, trong rừng tháp băng, Trương Lập và Nhạc Dương 
đang ngồi đối diện với nhau. Tình hình bọn họ cũng đỡ hơn một chút, trong ba lô vẫn còn 
nguồn lửa, lại còn cả một ít thức ăn nữa, nhưng không có lều bạt. Trương Lập cũng không biết 
mình đã cõng Nhạc Dương chạy được bao xa, chỉ biết là muốn tìm một nơi tương đối an toàn 
náu thân tạm. Chốn trời băng đất tuyết nàu quả thực không thể nào ngủ ngoài trời nổi, Trương 
Lập bất đắc dĩ, đành gõ gõ lên từng tháp băng một, anh biết rõ, ở giữa rừng tháp băng nơi lũ 
rắn trắng hoành hành này, nhất định không chỉ có một chiếc lều bạt. Những người từng lựa 
chọn đi theo lối bên dưới khu vực băng nứt, nếu nhất thời không thể vượt qua được Tâu phong 
đới, lại không muốn tay trắng ra về, nhất nhất họ đều sẽ lựa chọn khu rừng tháp băng tương đối 
bình yên làm nơi hạ trại. Nhưng những người ấy nào có ngờ rằng có lũ rắn trắng gần như vô 
hình, lại có cả tuyết yêu đáng sợ, đang chờ đợi bọn họ trong bãi tha ma màu trắng nàu. 


Trương Lập chọn một chiếc lều bạt to nhất, "tháp băng" hình thảnh bởi nó cũng cao nhất trong 
số những "tháp băng" tương tự. Anh kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác định chắc chắn rằng không 
còn rắn độc, mới đặt Nhạc Dương vào trong lẻu, rồi bới tìm được một cái đèn dầu kiểu cũ, đốt 
cho tan băng, rồi bật lửa lên, cần thận dịch chuyển những xác chết đã đông cứng sang một bên, 
nói mấy lời tỏ lòng thành kính, rồi sắp xếp điều chỉnh một lượt các thứ bên trong. 


Xong xuôi đâu đấy, Trương Lập trở lại tron gl ều, kiểm tra lại tình hình cơ thể Nhạc Dương, 
thằng khỉ này, nhịp thở nhịp tim đều đã dân trở về bình thường, chứng tỏ rằng huyết thanh kia 
vẫn có hiệu quả, chẳng qua nọc rắn quá độc. Trương Lập thấu bộ dạng ngủ say sưa của Nhạc 
Dương, còn mình thì chạy trối chết giữa đàn rắn bao vây, thật đúng là tức không chịu nổi, đột 
nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền bợp luôn cho Nhạc Dương hai cái tát bên ngoài mũ đội 
đầu, vừa tát vừa gọi: "Tỉnh đi, tỉnh lại đi! " Cú đầu tiên là hụ vọng Nhạc Dương có thể tỉnh lại, 
thấu anh chàng vẫn không có phản ứng, cái tát thứ hai đã nhẹ đi nhiều, đến cái thứ ba thì anh 
chỉ giơ tau lên mà không đánh xuống. Trương Lập thở dài một tiếng, kéo thân thể Nhạc Dương 
ra lại gần cái đèn hơn chút nữa, ngồi xổm xuống bên cạnh lầm bẩm: "Cậu đúng là đồ ngu lâu 
hưởng thái bình, làm tôi mệt phờ cả ra rồi đây này. Hôm này xem ra chúng ta không thể không 
ở lại đây qua đêm rồi, tôi đã lắp đặt thiết bị phát xạ tia lasser ở ngoài kia rồi, nếu đội trưởng Hồ 


Trang 1.142/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Dương và mấy người kia không gặp phải chuyện gì, nhất định họ sẽ tìm được chúng ta. Chỉ hụ 
vọng đêm nay gió to một chút, tốt nhất là đừng có tuyết yêu xuất hiện. Người anh em, cùng cầu 
nguyện với tôi nào. ˆ 


Một lúc sau, anh lại nói: "Mau tỉnh lại đi! Rốt cuộc là cậu định ngủ đến lúc nào thế! Tôi nói cho 


cậu biết, đồ ăn chỉ còn lại một chút xíu thôi đấy! Cậu không dậy là tôi ăn hết tất cả đấy nhé"... 


"Này, vẫn chưa ngủ đã hả? Thực sự là tôi đói quá rồi, tôi để lại cho cậu một phần nhé, còn công 
bằng hay không ấy à, tôi nghĩ là cũng bằng nhau đấy, nếu cậu không nói gì, tức là đồng ý rồi 
nhé...” 


“Thôi bỏ đi... cứ đợi cậu tỉnh lại rồi tính sau... tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại cho tôi! "... 


Trương Lập thực sự đã hơi đói khát và mệt mỏi, nhưng vẫn kiên trì đợi Nhạc Dương tỉnh lại. Hơi 
thở, nhiệt độ, nhịp tim của Nhạc Dương đều đã hết sức bình thường, nhưng cứ mãi không chịu 
tỉnh dậy. Trương Lập không có việc gì làm, liền giở cuốn nhật ký của Đường Thọ ra xem, cố 
gượng chống cự lại cơn đói và cái lạnh. 


Trang 1.143/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 34 - Tỉnoh Đếm Canh 


Nét chữ của Đường Thọ rắn rỏi mạnh mẽ, xem ra con người này không đơn giản chỉ là một nhà 
thám hiểm, thư pháp của anh ta hẳn cũng phải giỏi lắm. Trong cuốn số còn vẽ rất nhiều tranh, 
nét vẽ cũng rất đặc sắc, xứng là giai phẩm, văn hay tranh lại đẹp, mỗi trang đều thuật lại những 
trải nghiệm mạo hiểm vừa hiểm nguy vừa kích thích. Trương Lập vốn chỉ định tìm những ghi 
chép liên quan tới Bạc Ba La thần miếu của Đường Thọ, nhưng mới lật trang đầu tiên, anh đã bị 
nội dung ghi chép trong đó hút chặt lấy, đồng thời không thể kiểm chế được mà muốn lật sang 
trang sau xem tiếp. Tuy bảo đây là cuốn số ghi chép, song thực sự thì nó còn hay hơn bất cứ 
cuốn tiểu thuyết nào mà anh từng đọc, quan trọng hơn nữa, có một số nơi được nhắc đến trong 
nhật ký Đường Thọ, Trương Lập cũng từng đến rồi. Bởi thế, anh hiểu rõ, Đường Thọ viết chân 
thực như thế nào, miêu tả vừa sinh động vừa cụ thể, đọc mà cứ như chính mình đang ở nơi đó 
vậu, thật khiến người ta rung động cả tâm hồn. Thêm vào đó, lại còn cả những bức tranh minh 
họa đơn giản mà rõ nét kia nữa chứ. Cuốn số này, thật không khác nào một tập bản đồ kho báu 
hoàn mỹ. Phong cảnh nơi nào nên thơ như tranh vẽ, cơ quan ở đâu san sát như rừng, khiến trúc 
chốn nào thần kỳ khôn tả, ở đâu kinh hiểm thần bí, trong số những dụng cụ mà Đường Thọ sử 
dụng, có nhiều thứ đến cả nhóm huấn luyện đặc biệt của bọn họ cũng không có; những nơi 
Đường Thọ ởi qua, so với những nơi họ đi thì hung hiểm vạn phần, mỗi lần đến chỗ huyền ảo, 
Trương Lập đều không tự chủ được mà dừng lại suy tư, thiết kế cơ quan phải như vậy, rốt cuộc 
là để làm gì cơ chứ? Nếu bản thân gặp phải tình huống đó, mình sẽ xử lý như thế nào? Đến khi 
xem hết phần kú thuật của Đường Thọ, anh lại không cầm lòng được mà vỗ đùi khen haw, thật 
không ngờ lại có cách như thế nữal Thì ra cơ quan này lại có tác dụng đó, chết tiệt thật, thế mà 
mình không nghĩ ral Trương Lập quả nhiên đã quên cả đói khát, chỉ là vừa đọc vừa kinh tâm 
khiếp đảm, có lúc cứ xuýt xoa mãi không thôi, lúc thì tràn đầy nghi vấn, lúc lại mồ hôi đầm đìa. 
Bây giờ, Trương Lập mới nhớ lại những gì tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân từng nói, đâu là nhà thám hiểm 
giỏi nhất Trung Quốc, danh xưng này, không phải tự dưng mà có. 


Trương Lập vừa bắt đầu xem đến đoạn Đường Thọ thâm nhập rừng nguyên sinh châu Phi, liền 
nghe Nhạc Dương nói: "Đói quá đi mất! " Anh cả mừng, liền vứt cuốn nhật kú sang bên, đá vào 
Nhạc Dương đang nằm trong túi ngủ một phát, miệng mắng: "Thằng khỉ này, cuối cùng cũng 
tỉnh rồi hải! Tôi cõng cậu chạy đến chết đi sống lại khắp nơi, còn cậu thì sướng, cứ thoải mái mà 
nằm ngủ cho đẫy mắt ral Giờ tỉnh rồi, biết đó rồi hả? Hết đồ ăn rồi, tôi ăn hết cả rồi! " 


Nhạc Dương thở dài một tiếng nói: "Hiệu lực của huyết thanh ấu chậm quá, không thể trách tôi 
được chứ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hình như vẫn ở trong lều hả, xin hỏi, anh cõng tôi chạu 
tháo mạng khắp nơi lúc nào thế? " 


Trương Lập nhảy dựng lên, nói: "Mời cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, ở đâu không phải là 
cái lều ban nãy đâu đấy nhé! Dậy đi, bị cậu nói thế, tôi cũng đói sắp mềm cả người ra đây này! " 


Nhạc Dương nói: "Còn gì ăn không thế! Anh đúng là cái đồ..." 


Vì đã áp người sát lại, ba người nói chuyện cũng không tốn nhiều sức nữa, ban đầu, Trác Mộc 


Trang 1.144/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba và Đường Mẫn vốn ôm dính lấy nhau, thấp giọng thì thảm, chỉ có điều giờ lại thêm 
một cô nàng Lữ Cánh Nam, tự nhiên rất nhiều điều trở thành cấm kụ. Từ sau khi tỉnh lại, thần 
trí Lữ Cánh Nam vẫn chưa khôi phục được trạng thái bình thường, có lúc thì kêu nóng, có lúc lại 
than lạnh, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đó là do hệ thống điều tiết nhiệt độ cơ thể ở trung khu 
thân kinh đã xảy ra vấn đẻ. Có lúc Lữ Cánh Nam rên rỉ nói mơ mấy tiếng chẳng ai hiểu nổi, có 
lúc còn nói bằng tiếng Phạn, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chỉ biết nương theo âm điệu 
rời rạc cô phát ra mà trả lời, để Lữ Cánh Nam không bị chìm vào hôn mê. Có điều, mặc dù ú 
thức mê loạn, nhưng Lữ Cánh Nam vẫn ôm chặt lấy Trác Mộc Cường Ba, mấy lần suứt nữa thì 
đấu cả Đường Mẫn ra ngoài, tựa hô như đó là phản ứng bản năng còn lại duy nhất của cô vậu. 


Nhưng vẫn quá lạnh, đặc biệt là ở những chỗ đầu ngón tay ngón chân, băng lạnh tựa như một 
con yêu quái nước bao bọc lấy khắp xung quanh, rồi lần theo các chi chảm chậm bò lên, phủ 
toàn thân. Ba người lúc nàu giống như một cái bánh chưng lớn được bọc trong mấy lớp quần áo. 
Trác Mộc Cường Ba căng hết mấy bộ đồ ra, các chỗ ống chân ống tay đều dùng dây thừng 
mảnh buộc chặt lại, cái ba lô rách của gã dùng để che những chỗ hở, còn ba lô của Lữ Cánh 
Nam thì bọc bên ngoài cẳng chân ba người như cái túi, nhìn như ba người họ bị trói chặt lại với 
nhau vậy. Thế nhưng, cũng không thể ngăn cản được cái lạnh xâm nhập, nhiệt độ cơ thể vẫn 
tiêu hao từng chút từng chút một mà chẳng hẻ được bổ sung. Nhân lúc còn cử động được, cả ba 
liền thử dựa vào sức ma sát mạnh của làn da hòng lấy chút hơi ấm, nhưng năng lượng lại còn 
tiêu hao nhanh hơn bội phần. Lữ Cánh Nam vẫn đang nói mơ, nhưng lúc này có vài lời đã nghe 
được rất rõ ràng, trong đó, cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu: "Trác Mộc Cường Ba, có gì tài 
giỏi đâu chứ..." 


Về sau dường như Lữ Cánh Nam đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn cứ nửa như vô tình, nửa 
như hữu ý lặp đi lặp lại mãi câu nói đó. Mỗi lần nghe thấy thế, Trác Mộc Cường Ba đều cảm 
thấy một cách rất rõ ràng, có chỗ da thịt nào đó trên cơ thể mình giống như bị kiến đốt một cái, 
vừa tê vừa ngứa vừa đau, gã cũng chẳng rõ cảm giác ấy từ bên phải hay bên trái nữa, đối với gã, 
giờ điều ấy không hề quan trọng, mà cảm giác khô khan ngứa ngáy khủng khiếp ở cổ họng và 
dạ dày như bị sây khô quắt lại mới là điều khiến gã lo lắng nhất. Oxy hóa lỏng đã dùng hết từ 
lâu, lại phải cùng lúc đối mặt với hai người phụ nữ cần nước mà không thể nhúc nhích gì, Trác 
Mộc Cường Ba đành phải ngậm từng vốc tuyết vào miệng, rồi mớm từng ngụm nước tuyết vào 
miệng hai cô như thể chim mẹ mớm cho chim non vậy. Mọi người đều bắt đầu ho sặc sụa, đâu 
chính là triệu chứng xuất hiện khi phổi bị úng nước. 


Đêm hôm đó, là đêm khó quên nhất trong đời Trác Mộc Cường Ba, gã và hai người đàn bà, đã 
tiếp xúc ở hình thái thân mật nhất, nguyên thủy nhất, nhưng lại không hề có bất cứ cảm xúc dục 
tình nào cả, làm như vậu, tất cả chỉ là để tiếp tục sống. Một thứ bản năng cầu sinh, khiến họ vứt 
bỏ hết mọi thứ, ôm chặt lấy nhau, khích lệ lẫn nhau, động viên an ủi lẫn nhau, chỉ mong có thể 
vượt qua được cái đêm tưởng chừng như không ai có thể sống sót ấy. Họ thì thảm kể cho nhau 
nghe những câu chuyện, nhắc nhở, cảnh cáo lẫn nhau không để người nào mất đi ý thức; họ tin 
chắc rằng, chỉ cần đến sáng hôm sau, chỉ cần tới hôm sau, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp, đội 
trưởng Hồ Dương và những người khác sẽ đến giúp họ rời khỏi chốn nàu. 


Đúng lúc cả ba người đều lạnh đến run lên lầu bẩy, phát âm cũng không còn rõ tiếng nữa, Trác 
Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thây, không rõ là dưới chân Đường Mẫn hay dưới chân Lữ Cánh 
Nam có vật gì đó vương vướng, nhất thời gã cũng không đoán ra được là thứ gì, chỉ biết là lúc 
dọn ba lô đã sơ ý bỏ sót mất. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận luồn qua cái chân không hiểu là của 


Trang 1.145/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn hay Lữ Cánh Nam kia, lần mò sờ thử kích thước, hình dáng vật nho nhỏ kia, gã hụ 
vọng, chờ mong đó chính là thứ mà giờ phút này họ đang tha thiết kỳ vọng. 


Chân đã bị lạnh đến tê liệt, Trác Mộc Cường Ba cẩn thận nhấc cao lên, hụ vọng có thể dốc 
ngược cái thứ bên trong túi ra. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam rõ ràng đều nhận thấu gã có động 
tác lạ, liền khẽ rên lên một tiếng, hỏi: "Làm cái gì thế? Khu... khụ..." Trác Mộc Cường Ba nói: 
“Trong ba lô... trong ba lô... có thứ gì đó, chúng ta... cùng nhấc cao chân lên, khụ... khụ... dốc 
ngược nó ra... 


"Khu... rơi xuống người tôi rồi! " 

"Ở đâu? " 

"Khu..." 

"Đừng... đừng sờ tôi, ... để tôi lấy cho anh! " 
"Cái nàu phải không? ” 

"Ừm, đúng nó! " 


Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới tìm được ống tay áo, tau cầm vật nhỏ hình vuông vuông 
kia thò ra ngoài. "Cánh, cách”, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu nhen lên, khe nứt chật hẹp lập tức 
sáng hẳn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều ngẩng đầu đứng dậu, nhìn vật nhỏ trong tay trác 
mộc cường ba như nhìn một thánh vật... chiếc bật lửa hiệu Raymondl Tuy rằng nơi đâu không 
có bất cứ thứ gì có thể cháy được, nhưng chiếc bật lửa này, bản thân nó đã là nguồn lửa. Lúc 
này, dù chỉ là một chút ánh sáng, cũng đủ khiến lòng họ dâng len cảm giác ấm áp rồi. 


Trác Mộc Cường Ba đưa ngọn lửa lại gần ba người, hơi ấm khiến ba người có lại cảm giác hạnh 
phúc, thực sự rất muốn khóc. Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh ngọn lửa một cách thích hợp, để 
bật lửa có thể cháy được lâu hơn, đồng thời hỏi: "Âm không? " 


"Ùm! " "Ừ... ư" "Khụ khụ khu..." cùng với tiếng ho, cả người Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cùng 
gật mạnh đầu trên ngực Trác Mộc Cường Ba. 


Đêm hôm đó, ba người cứ ở bên ngọn lửa nhỏ như hạt đậu ấy, chịu đựng giày vò, đồng thời 
cũng cảm nhận hạnh phúc, trong tiếng tách tách của chiếc bật lửa. 


Cùng lúc ấy, Trương Lập và Nhạc Dương đang ngồi trong lều, đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu, tiếng 
gió rít vù vù bên ngoài không ngừng quấy nhiễu. Những thứ có thể ăn được họ đều đã ăn hết, 
nhưng cái lạnh kinh hồn ấy tựa hồ vẫn chưa bớt đi một chút nào, ngược lại còn càng thêm kinh 
khủng. Trong ba lô vẫn còn một miếng lương khô cuối cùng, hai người cứ nhòm chằm chằm vào 
đó, không ai nhúc nhích. "Để lại đi, nhìn nó, còn khiến tôi cảm thấu chúng ta vẫn còn đồ ăn, 
cũng bớt lạnh đi phần nào đấy." Cuối cùng, Nhạc Dương lên tiếng. 


Vậy là hai người ngồi đối mặt với nhau, quấn chặt áo quần trên người lại, mắt mở trân trân nhìn 
miếng lương khô cuối cùng không chớp mắt, họ vẫn còn thức ăn, đó chính là thứ có thể chuyển 
hóa thành nhiệt lượng! Cái đêm lạnh giá nàu không hể đáng sợ như trong tưởng tượng, chẳng 
mấy chốc là sẽ kết thúc ngay, gắng gượng cầm cự thêm một phút, thì trời sẽ sáng nhanh hơn 


Trang 1.146/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một phút! Đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm tới đây, nhất định! 


Gió Bắc thét gào, hết trận này rồi lại tới trận kia, Trương Lập và Nhạc Dương nhìn chăm chăm 
vào miếng lương khô, ngồi rúc mình cuộn tròn lại, tất cả những vải vóc có thể tìm được đều chất 
đống cả lên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu tận xương tủy. Hồi lâu sau, Nhạc Dương vẫn 
cảm thấy tim mình đã bị thấm lạnh đến tưởng chừng như sắp ngừng đập đến nơi, nghiến răng 
nói: "Irương Lập, e rằng tôi..." 


"Nói bậy nói bạ, nghĩ cái gì đấu! " Trương Lập không để anh nói dứt câu đã vội ngắt lời. 


Nhạc Dương nói: "Anh, anh nghe tôi nói hết đã, lần trước ở Dhdt, không phải anh đã hỏi tôi gọi 
tên kẻ nào đấy à? " 


"Ờ? " Trương Lập khó nhọc ngoảnh đầu, tò mò đưa mắt nhìn Nhạc Dương, không hiểu đột 
nhiên anh chàng này lại nhắc tới chuyện đó làm gì. 


Nhạc Dương nói: "Giờ tôi có thể nói cho anh biết, kẻ đó tên là Trần Văn Kiệt, hắn là một tên tội 
phạm bị truy nã.” 


Trương Lập liền hỏi: "Cậu với hắn có mắc mớ gì hả? " 


Bàn tau Nhạc Dương khẽ run lên một chặp, hai hàm răng lập cập va vào nhau: "Phải phải 
phải... nói từ đầu, anh có biết, trước khi tôi gia nhập bộ đội Thanh Hải thì làm gì không? ” 


Trương Lập nói: "Cậu... cậu cũng đâu nhiều tuổi lắm? Đi làm bao nhiêu năm rồi? " 


Nhạc Dương cười khổ nói: "Không nhìn ra hả, trước khi tôi ở đó, là cảnh sát chống ma túy biên 
phòng Thụy Kim, Vân Nam. Tôi là nội gián nằm vùng được đích thân giáo quan tuyển lựa, mười 
bảy tuổi đã trà trộn vào đám buôn ma túy rồi." 


Trương Lập nói: "Thế tên Trần Văn Kiệt ấu, cậu quen biết với hắn ở đó à? " 


Nhạc Dương gật đầu, kéo thêm đống vải lùng bùng, đoạn nói tiếp: "Trước khi vượt biên thâm 
nhập vào ổ ma túy, thượng cấp nói với tôi, trước tôi, còn một vị sư huựnh nữa, anh ta sẽ chiếu 
cố cho tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai, về sau mới biết là hắn. Anh không biết bọn 
nghiện ma túy có thể làm những chuyện như thế nào đâu, đã lên cơn nghiện rồi, thậm chí 
chúng có thể tự rạch bụng moi gan moi ruột mình, làm những hành động mà người bình thường 
không thể nào tưởng tượng nổi. Mà lúc đó, để lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, Trần Văn Kiệt 
đã nghiện rất nặng, tôi cũng không thể ngờ, hắn ta lại là nội gián nằm vùng. Lúc đó, cũng vì 
muốn lấy lòng tin của bọn buôn ma túy, tôi từng nói với chúng rằng có cảnh sát bám đuôi tôi. 
Vốn là đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ai ngờ lại xảy ra sai sót, trên đường vận chuyển ma túy, ngoài 
cảnh sát ra, còn có một cô gái lạ bám theo chúng tôi nữa, vừa hay lại đúng tôi phát hiện ra." 


Trương Lập đã lờ mờ hiểu ra khúc mắc giữa Trần Văn Kiệt và Nhạc Dương là do đâu, liền hỏi: 
"Cô gái đó, có quan hệ gì với Trần Văn Kiệt hả? " 


Nhạc Dương run lên cảm cập vì rét, thở dài đáp: "Ử, những chuyện tiếp sau đó thì tôi không 
muốn nói nhiều nữa. Một cô gái bình thường lọt vào tay lũ buôn ma túy, anh có thể tưởng tượng 
rồi đấu, lúc đó Trần Văn Kiệt vẫn ẩn nhẫn, mở mắt trân trân ra nhìn người đàn bà của mình bị lũ 
đàn ông đó xé thành mảnh vụn. Hắn càng nghiện nặng hơn, thậm chí còn thường xuyên xuất 


Trang 1.147/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hiện ảo giác, nhưng lúc ấy tôi cũng không thể ngờ, tinh thần của con người lại có thể sụp đổ, 
hơn nữa, cũng không ngờ rằng ma túy có thể thay đổi hoàn toàn tính cách một con người. Cuối 
cùng, khi vụ án đi vào giai đoạn cuối, trong cuộc hỗn chiến, Trần Văn Kiệt đã... phân thâu tên 
cầm đầu bọn buôn ma túy ấy, bắn vào đầu hắn bốn mươi sáu phát súng. Tôi vốn định báo cáo 
cấp trên, nhưng lại nghĩ tới cảnh ngộ của hắn, liền giúp hắn giấu chuyện này đi. Về sau, bác sĩ 
tâm thần bảo với tôi, lúc đó Trần Văn Biệt đã xuất hiện khuynh hướng của chứng bệnh thích 
tháo dỡ mọi thứ ra, chẳng qua là căn bệnh tinh thần này rất hiếm thấy trên thế giới, khi đó dù 
có báo lên trên thì cũng chẳng ai nghĩ đến nó cả. Hơn thế nữa, hắn ta còn cai nghiện thành 
công, mọi người đều tưởng rằng hắn đã trở lại bình thường, thật không ngờ, ba tháng sau..." 


Trương Lập càng nghe càng lạnh, chỉ thấu ánh mắt Nhạc Dương dại hắn đi, anh chưa từng thấu 
Nhạc Dương thương cảm như thế bao giờ, vội nói: "Hắn làm gì cậu hả? " 


Nhạc Dương nghiến răng đáp: "Hắn lẻn vào nhà chú thím tôi, rồi... phân thây... họ ra." Nói tới 
đây, Nhạc Dương không sao ngăn mình nhớ lại cảnh tượng máu me đầm đìa ấy, khắp các bức 
tường đều là máu đỏ, bốn phía vung vãi thịt vụn, cảnh tượng ấy, thực chẳng khác nào địa ngục 
TuÌa ở chốn dương gian. 


Trương Lập không hiểu, hỏi lại: "Chú thím cậu? " 


Nhạc Dương đáp: "Ừ, chú và thím tôi cũng là một thành viên trong tập đoàn buôn bán ma túu 
đó, phụ trách tiêu thụ tại chỗ, về sau bị bắt giam và được làm công tác tư tưởng, đã giúp đỡ công 
an. Trần Văn Kiệt chính là thông qua đường dây này mà trở thành nội gián, còn tôi, cũng vì có 
quan hệ này, nên mới được giáo quan lựa chọn nằm vùng, bằng không, anh tưởng là cứ lấy bừa 
một thanh niên mười bảy tuổi mà cũng thâm nhập được vào đường dâu ma túy hay sao? Trần 
Văn Kiệt cho rằng, chỉ có chú thím tôi biết được hắn đang ở đâu, đi chỗ nào, nếu không phải 
chú thím tôi nói với bạn gái hắn, cô ta căn bản không thể tìm được hắn, mà nếu không phải do 
tôi... bạn gái hắn cũng không bị phát hiện. Chính vì vậu, hắn đã sử dụng phương thức tàn nhẫn 
nhất, hướng ngọn dao đỏ tể của mình về phía chú thím tôi! " 


Nói đến chỗ xúc động, Nhạc Dương gằn giọng lại: "Thằng khốn đó, từ nhỏ tâm lý hắn đã bất 
bình thường rồi, hắn thích giết hại các loài động vật nhỏ, dìm chết chúng, lột da, sau đó móc nội 
tạng cho vào những lọ thủy tinh, hoặc làm tiêu bản để sưu tắm. Chỉ có điều, trước nay hắn đều 
hành động một mình, mãi đến khi chúng tôi lục soát nơi ở của hắn thì mới phát hiện ra những 
thứ ấu. Có lẽ hắn làm cảnh sát, cũng chính là để hưởng thụ khoái cảm khi cầm súng bắn tội 
phạm đó thôi! ” 


Trương Lập cả kinh thết lên: "Loại người ấy cũng có thể làm cảnh sát ư? " 


Nhạc Dương lắc đầu đáp: "Anh không biết rồi, bác sĩ tâm lý nói, thế giới nội tâm của con người 
là thứ phức tạp nhất, một người, vĩnh viễn cũng không thể thực sự hiểu được trong lòng người 
khác đang nghĩ điều gì; ai ai cũng có những suy nghĩ tăm tối, vấn để mấu chết là, họ có biểu 
hiện ra hau không mà thôi, khi con người chỉ có suụ nghĩ xấu, họ vẫn là người bình thường, 
nhưng nếu muốn biến những suy nghĩ đen tối ấu thành hiện thực, thì sẽ là mối nguy hại cực lớn 
cho xã hội. Rõ ràng, trong trường hợp Trần Văn Kiệt, việc sử dụng ma túy quá nhiều đã trở 
thành chất xúc tác cho hắn hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Thằng khốn ây giết chết 
chú thím tôi rồi cao bay xa chạy, Bộ Công an đã phát lệnh truụ nã hạng A trên toàn quốc, về 
sau tôi điều tra được hắn lộ diện lần cuối cùng ở Thanh Hải, thế nên mới chuyển đến bộ đội 


Trang 1.148/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thanh Hải đấy chứ." 


Trương Lập nhìn Nhạc Dương, hỏi: "Quan hệ giữa cậu và chú thím hắn không tâm thường, phải 
không? " 


Nhạc Dương hoài niệm, thở dài: "Hiếm khi mới thấy anh thông minh được một lần, mà không 
ngờ cái sự thông minh ấy lại xây dựng trên sự đau khổ của tôi. Không sai, nhà tôi nhiều con cái 
lắm, tôi là đứa thứ bảy, còn chú thím tôi lại không có con, họ thường nói đấy là báo ứng, thế 
nên từ nhỏ tôi đã được cho sang nhà chú thím làm con nuôi. Chính là họ đã nuôi tôi lớn, có điều 
họ đối với tôi thực sự rất tốt, chưa bao giờ nói với tôi chuyện gì liên quan đến buôn bán ma túu 
cả, năm đó tôi đánh nhau, trốn học, ăn bờ ở bụi, họ cũng không bao giờ nhắc đến. Họ thực sự 
hụ vọng, tôi không bao giờ dính dáng gì đến cái thứ độc hại ấu." 


Trương Lập cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi sự việc, đột nhiên lại thấu không còn quá lạnh 
nữa, gật gật đầu: "Chẳng trách." 


Nhạc Dương đột nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn chăm chăm vào Trương Lập, nói: "Bác sĩ tâm lú 
nói, chứng bệnh này một khi đã phát thì như dã thú nếm được máu tanh, hắn sẽ tiếp tục không 
ngừng hành động. Vì vậy, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện, nếu đêm nay tôi không qua 
khỏi, anh nhất định phải tìm được hắn, ngăn hắn lại! Hứa với tôi đi! " 


Trương Lập đột nhiên sực hiểu ra, tại sao thân thể mình không thấy lạnh nữa, đó là bởi máu 
nóng đang trào sôi hừng hực, cảm giác được tín nhiệm, được ủy thác ấy, khiến anh cảm thấu 
trên vai mình nặng mang một trách nhiệm xưa nay chưa từng có, ngoài ra còn cả tấm chân tình 
tha thiết nóng bỏng như lửa của Nhạc Dương kia nữa. "Được, tôi hứa với cậu." 


Tay hai người nắm chặt lấy nhau, Nhạc Dương lại tiếp lời: "Tôi ở Thanh Hải hai ba năm liền, 
cũng không thấy tin tức gì của thằng khốn đó nữa, cứ như thể là hắn bốc hơi rồi vậy. Về sau 
giáo quan nói, sợ tài hoa của tôi mai một, nên mới điều tôi đến đây, nhưng thực không thể ngờ 
được, thằng khốn đó lại xuất hiện trong Đảo Huyền Không tự, suýt nữa thì tôi không dám tin 
vào mắt mình nữa. Có lẽ, đó là cơ hội trời cao ban cho tôi cũng nên. Anh nhớ kỹ nhé, trên cánh 
tau phải hắn xăm một con thằn lằn từ cổ tay kéo lên khuỷu tay, cho dù dùng laser đốt di rồi, thì 
vết sẹo ấu cũng hiếm người bình thường nào có lắm. Trong đám thuộc hạ của gã Merkin, nếu 
anh phát hiện ra tên nào như thế thì đúng là hắn rồi đấy. " 


Trương Lập thấy Nhạc Dương nói xong, cặp môi đã xanh tím lại, tựa hồ như muốn nhắm mắt 
ngủ thiếp đi, vội nói: "Nhạc Dương, cậu nói với tôi nhiều chuyện như vậy, tôi cũng có một việc, 


= 8# “TT 


hụ vọng cậu có thể giúp tôi. 
"Gì hả? " Nhạc Dương lại mở mắt ra nhìn Trương Lập. 


Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh buốt, nói: "Cậu có biết, tại sao tôi lại đến Tây Tạng 
đóng quân không? ” 


Nhạc Dương lắc đầu, Trương Lập chậm rãi tiếp lời: "Bởi vì nghe mẹ tôi nói, cha tôi là người làm 
công tác khảo sát địa chất ở vùng Tây Tạng, chỉ có điều, hồi tôi còn rất nhỏ, ông đã tham gia 
một nhiệm vụ khảo sát bí mật, rồi không bao giờ trở về nữa. 


Nhạc Dương đột nhiên ngồi thẳng lên, tuy dòng tư duy của anh đã sắp bị cái lạnh làm cho đông 
cứng lại, nhưng vẫn lập tức nắm bắt được, Trương Lập có điều gì đó muốn nói với anh. Ngay sau 


Trang 1.149/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đó, anh liền sực nhớ đến phản ứng của Trương Lập khi nhìn thấy hình ảnh trong vách băng, 
kinh ngạc thốt lên: "Hình ảnh trong vách băng đói " 


Trương Lập gật gật đầu: "Cha tôi thường quanh năm khảo sát địa chất, hiếm khi về nhà, lần cuối 
cùng ông về nhà, đại khái chắc là năm tôi bảy tuổi, tuy ấn tượng rất mơ hồ, nhưng không nghi 
ngờ gì nữa, người đàn ông thứ ba trong hình ảnh đó, chính là cha của tôi. Trước nay tôi vẫn luôn 
cho rằng ông đã hụ sinh vì nhiệm vụ, nhưng giờ thì dường như không chỉ là như thế. Vì vậy, nếu 
tôi không thể vượt qua được đêm nay, nhất định cậu phải giúp tôi tra xét rõ ràng, cái gã tên là 
Tâu Mễ đó, anh Ba Tang quen biết hắn đấu." 


Nhạc Dương đờ đẫn gật đầu như một cái máy, đoạn nói: "Tôi hiểu rồi, nếu đúng là hắn, nhất 
định tôi sẽ thay anh trả thùi " 


Trương Lập run rấu đáp: "Không cần sục sôi căm phẫn lên như thế đâu, cậu làm như đêm nay 
chắc chắn tôi không thể qua khỏi được ấy, thế nào thì cũng phải biểu hiện ra là còn chút hụ 
vọng gì đó chứ lại." 


Nhạc Dương lập tức đếốp ngay: "Này, anh Lập, tất cả đều dựa vào anh đấy, hụ vọng của tôi đều 
gửi gắm cả nơi anh, nhất định là anh sẽ cảm cự được mài " 


Trương Lập không sao nhịn nổi cười, cặp môi đã đóng băng tức thì rỉ máu, rồi lại nhanh chóng 
đông cứng lại, anh nói: "Được rồi, được rồi, ối, miệng tôi bị nứt ra rồi này." Tới đây, anh lại thở 
dài, "Chà, có điều nghĩ lại thì cậu cũng khó mà hiểu được một đứa con không cha lớn lên như 
thế nào đâu. Mẹ tôi đã khóc thầm sau lưng, rơi bao nhiêu giọt lệ tôi đều biết hết. Nếu ra đi như 
thế này, tôi thật không cam tâm chút nào..." 


Nhạc Dương nói: "Anh cũng không biết, năm đó chú thím tôi tốt với tôi như thế nào đâu, họ 
cưng chiều tôi, đến m ức gần như là tôi không thể chịu đựng nổi nữa ấy..." 


Trong đêm gió rét cắt da cắt thịt hoành hành ấy, hai người cứ rì rằm nói chuyện, ngậm nước 
mắt mà cười, run lầu bẩu. 


Trang 1.150/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 32 - Tái Ông Viất Ngựa 


Đêm lạnh dài đằng đẫng cuối cùng cũng bị ánh dương mang đi, Trác Mộc Cường Ba ngửa mặt 
lên nhìn sắc trời biến ảo, vừa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ reo lên: "Nhìn kìa, khụ khụ khụ... 
khục... khụ... khụ... Mẫn Mẫn, giáo quan, khụ khu... có ánh sáng rồi! Trời sáng rồi! Chúng ta... 
chúng ta vượt qua được rồi! " 


"Ư... khục khục...", âm thanh hồi đáp có vẻ hết sức yếu ớt, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nằm 
qục trên người Trác Mộc Cường Ba đều chẳng còn hơi sức để ngắng đầu lên. Thực ra, từ lúc 
nấu, có lẽ là hai ba tiếng đồng hồ trước, hoặc có lẽ là bốn năm tiếng trước, hai cô đã không còn 
mấy sức để trò chuyện nữa rồi. Mỗi lần Trác Mộc Cường Ba nói một chặp, lại phải chú ý lắng 
nghe xem họ có phản ứng gì không, nếu không nghe thấy gì, gã liền dùng tay huúch cho họ 
tỉnh táo lại phần nào, cho tới khi nghe thấy tiếng đáp vo ve như muỗi, gã mới yên tâm được một 
phần. 


Trời đúng là đã sáng rồi, nhưng cả Trác Mộc Cường Ba cũng không còn sức lực để ngắng đầu 
hay đứng lên nữa, họ còn làm được gì chứ, chỉ có thể đợi chờ mà thôi. Đội trưởng Hồ Dương và 
những người khác bao giờ mới tới? Còn phải kiên trì thêm bao lâu nữa? Trong lòng mỗi người 
đều có tính toán giới hạn cuối cùng mà mình nhẫn nại được. Điều Trác Mộc Cường Ba sợ nghe 
nhất, chính là những âm thanh tựa như gửi gắm di ngôn của Đường Mẫn, mỗi lần, gã đều gắng 
sức ngắt lời cô, đồng thời cảnh cáo họ, không được nghĩ đến kết cuộc, nhất định phải nghĩ rằng 
mình sẽ sống sót, cho dù chẳng còn hơi sức để nói chuyện nữa, thì cũng vẫn phải nghĩ như thế! 
Cuối cùng, dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng hồi đáp của Đường Mẫn nữa, rồi dần dần, 
cả tiếng hồi đáp của Lữ Cánh Nam cũng tắt lịm, cuối cùng, đến cả tiếng nói của bản thân mình 
Trác Mộc Cường Ba cũng không còn nghe thấy nữa. Đúng vào lúc gã không cam lòng nhắm 
mắt lại, bỗng chợt nghe thấy âm thanh thô lỗ đặc trưng ấy, cùng với tiếng bước chân dồn dập: 
"Thằng tiểu tử này, không ngờ lại tốt phúc đến thế! " Đó là câu nói cuối cùng Trác Mộc Cường 
Ba nghe thấu trên đỉnh núi tuyết nàu. 


Về sau, Trác Mộc Cường Ba mới biết, mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương vừa xuống núi là 
lên hệ ngay với Đại bản doanh Chomolungma và mấy đội leo núi thường trú trong dãu 
Himalava để thỉnh cầu viện trợ. Đó là cả một đại gia đình quốc tế, chi viện lẫn nhau, thế nên 
chẳng mấy chốc đã tập hợp được hơn trăm người leo núi ngồi trực thăng cả đêm bay tới, quốc 
tịch thôi thì trải khắp cả thế giới. Sau khi nghiên cứu điểm phát ra tín hiệu, xác định bọn Trác 
Mộc Cường Ba và Trương Lập lần lượt gặp nguy khốn ở khoảng sáu nghìn bảy trăm mét trở 
xuống, đều không nằm trong khu vực của dải gió Tây, chỉ một phần những vận động viên leo 
núi hàng đầu mới dám cùng đội trưởng Hồ Dương lên núi cứu người. Tất cả những người tham 
gia hành động cứu viện lần này đều nói, dám can đảm leo lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc trong 
tình trạng không có hậu cần cứu hộ gì hết, lại còn định lên đỉnh từ phía Trung Quốc, đó thực 
chẳng khác nào đang tuyên chiến với Tử thần. 


Sự việc ngoài ý muốn lần này làm Trác Mộc Cường Ba bị thương rất nặng, gã và những người 
khác đều được cấp cứu ở bệnh viện huyện Đạt Mã, rồi chuyển tới bệnh viện Lasha. Chân phải 
Trác Mộc Cường Ba bị cắt đi một ngón, chân trái thì hai ngón, phổi tổn thương nghiêm trọng, 


Trang 1.151/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhưng điều khiến các bác sĩ kinh ngạc hơn nữa là, đầu lưỡi gã cũng suýt chút nữa bị hoại tử vì 
phỏng lạnh. Họ đã gặp không ít người mạo hiểm leo núi tuyết, tau chân bị phỏng lạnh là chuyện 
bình thường, ấu là do máu không tuần hoàn đủ, nhưng đầu lưỡi bị phỏng lạnh thì thực đúng là 
chưa thấy bao giờ. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng, về cơ bản thì nhiệt độ luôn bằng với nhiệt độ 
cơ thể, lẽ nào đầu lưỡi người này lại cứ thè lè ra bên ngoài mãi hay sao? Các bác sĩ nào có biết 
rằng, chính cái lưỡi nàu của gã, đã cứu mạng hai người phụ nữ. Được các bác sĩ cứu chữa tận 
tình và kịp thời, cuối cùng Trác Mộc Cường Ba mới giữ được công cụ nói năng của mình. 


Nằm viện nghỉ ngơi dưỡng bệnh hơn một tháng, Trác Mộc Cường Ba vẫn ho sù sụ không ngớt, 
phổi của gã tổn thương nghiêm trọng hơn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam rất nhiều. Có điều, từ 
sau trở đi, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra trong khe nứt chật hẹp ngày hôm ấy nữa, chỉ có 
điều, mỗi khi Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy Lữ Cánh Nam, đều chỉ muốn né tránh mà không rõ 
lú do. Còn Đường Mẫn thì sao? Chẳng hiểu cô tức giận gì ai, vừa khỏe lại là đã đòi đi Mỹ tìm 
anh trai, khuyên giải thế nào cũng không chịu nghe 


Bị đông lạnh một đêm giữa chốn trời băng đất tuyết ấu, dù là một tảng sắt thì cũng nứt toác ra, 
huống chỉ là con người. Tiêu hao thể năng quá độ, không có dưỡng khí sạch và thức ăn, đó đều 
là những nhân tố khiến cơ thể bị thương tổn. Tình hình Trương Lập và Nhạc Dương cũng không 
tốt lắm. Vì mệt mỏi cực độ, cộng thêm mất nước, Trương Lập suýt chút nữa thì không qua nổi 
đêm hôm đó, bác sĩ nói anh bị trúng độc hệ hô hấp và thiếu kali trong máu, phải liên tục theo 
dõi mười bảy ngày trong phòng giám sát bệnh nhân nặng, bác sĩ mới bảo những người khác 
rằng anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm; còn nọc rắn Nhạc Dương trúng phải cũng chưa 
trừ được tận gốc, giàu vò anh chàng suốt hơn nửa tháng trời; Ba Tang thì được đưa tới một bệnh 
viện khác. Từ nguồn tin của Lữ Cánh Nam, sau lần hành động này, đội ngũ của họ rất có nguụ 
cơ sẽ bị giải thể. 


Khi Trác Mộc Cường Ba hỏi về tình hình của Cương Nhật Phổ Bạc, Cương Lạp và mọi người ở 
thôn Nạp Lạp, Nhạc Dương bảo gã rằng tất cả đều rất tốt, họ đã chào tạm biệt chú Cương Nhật 
Phổ Bạc rồi, chú ấy còn đến bệnh viện huyện Đạt Mã thăm cả bọn nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nghe vậy thì yên tâm, nhưng nào có trông thấy Nhạc Dương xoay lưng về 
phía gã mà âm thầm gạt lệ. Làm sao Nhạc Dương quên được, khi anh và Trương Lập được cứu 
ra khỏi rừng tháp băng, khi đi qua tòa cung điện bằng băng ấy, Trương Lập đã hôn mê bất tỉnh, 
nhưng Nhạc Dương thì thấy rõ mồn một, băng cung đã sụp đổ, cho dù có nói với những người 
khác rằng nơi đó từng có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ cũng chẳng ai tin. Cương Nhật 
Phổ Bạc ngồi nghiêng nghiêng dựa vào vách băng có phong ấn hình ảnh của Lạp Chân, Cương 
Lạp cuộn mình nằm trong lòng anh, ngoài vết máu trên mình, thì họ trông như là đang ngủ say 
vậu. Không hiểu vì sao, Nhạc Dương thấy đau đớn vô cùng, chỉ cần nghĩ đến Cương Lạp là anh 
lại muốn khóc, họ không nên chết như thế, đồng thời, anh còn nghĩ xa hơn nữa, vết thương ấu, 
thời gian bị thương đó... Cứ hễ nghĩ đến những chuyện ấy, Nhạc Dương lại nắm chặt tay. Nhất 
định là có vấn đề, nghi ngờ của giáo quan không hề sai, thế nhưng phải làm thế nào mới được 
đây? 


Hành động thất bại, kế hoạch bị hủy bỏ, có lẽ nhà nước sẽ giải tán nhóm người này, các thành 
viên sẽ mỗi người một nơi. Trương Lập, Nhạc Dương trở về đơn vị bộ đội địa phương, Lạt ma Á 
La sẽ trở lại chùa, đội trưởng Hồ Dương cũng quay lại tổ khảo sát khoa học nhà nước, hoặc lại 
được sắp xếp cho công việc khác, Lữ Cánh Nam cũng sẽ ra đi. Tất cả những điều này đều nằm 
trong dự liệu của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân cũng đã nhắc nhở gã từ trước, đây là 


Trang 1.152/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một đội ngũ không hề ổn định chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị giải tán, giờ đây lại 
gặp thất bại lớn như vậy, chuyện bị các vị lãnh đạo cấp cao bỏ rơi cũng là điều hợp tình hợp lý. 
Nhưng chuyện Ba Tang bệnh tình chuyển biến xấu, buộc phải trở lại bệnh viện tâm thần điều trị 
t hì Trác Mộc Cường Ba không ngờ tới, điều khiến gã cảm thấy đau khổ nhất, bất ngờ nhất, là 
giáo sư Phương Tân bị thương rất nặng! 


Cái chân chưa lành hẳn của giáo sư Phương Tân lại bị trọng thương lần nữa, lần này thì gãy cả 
xương đùi. Lúc đi qua khu vực khe băng, ông không kịp né tránh, đã bị một tảng băng lớn từ 
trên cao rơi xuống đè gãy! Lúc Trác Mộc Cường Ba vào phòng bệnh thăm, giáo sư Phương Tân 
đang nghỉ ngơi, cái chân đó đang được cố định bằng thạch cao, treo lên cao. Trác Mộc Cường 
Ba không sao hiểu nổi, tại sao, tại sao lại có tảng băng lớn từ trên cao rơi xuống, tại sao lại chỉ 
rơi đúng vào giáo sư Phương Tân? Hai bàn tay gã nắm lại kêu răng rắc. Từ khi Trác Mộc Cường 
Ba nhìn thấy tấm ảnh Tử kỳ lân đó, người thầy mà gã tôn kính nhất, kính trọng nhất nàu đã giúp 
đỡ gã rất nhiều, mỗi câu nói của thầu đều ngấm ngầm thay đổi con người gã. Những lúc tâm 
trạng buồn nản, thầy giáo sẽ cổ vũ, khích lệ gã, những khi lâm vào tình thế khó khăn, thầu giáo 
lại chỉ bảo, dẫn đường cho gã, giáo sư Phương Tân luôn là ngọn đèn soi sáng cho cả nhóm 
người này, giống như nhiều năm trước, tất cả những khó khăn nghi hoặc của gã trong học thuật, 
trong cuộc sống đều tìm được lời giải đáp từ chỗ giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba luôn 
tin tưởng rằng, cho dù đội ngũ này có bị giải tán, chỉ cần có thầy giáo giúp sức, gã sẽ vẫn có thể 
xuất phát thêm một lần nữa, quyết đi tìm kiếm mục tiêu của đời mình, nhưng giờ đây... vết 
thương của giáo sư Phương Tân sẽ khiến ông không thể hành động trong vòng hai ba năm tới, 
Trác Mộc Cường Ba chẳng khác nào mất đi trái núi dựa lưng, chẳng khác nào mất đi nguồn trợ 
lực lớn nhất, mất đi trụ cột tinh thần. Gã quỳ gối một hồi lâu trước giường giáo sư Phương Tân, 
thầm nói với lòng: "Thầy giáo, thầy đã làm quá nhiều cho tôi rồi." 


Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng bệnh để hai thầu trò được ở bên nhau. Đội trưởng Hồ 
Dương hãy còn nhớ như in sự việc xảy ra ngày hôm ấy; khi giáo sư Phương Tân tìm thấy di thể 
Cương Nhật Phổ Bạc và Cương Lạp trong băng, đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, khẽ gọi một 
tiếng: "bạn già", rồi không quản nguy hiểm vách băng có thể sập xuống bất cứ lúc nào, cứ đứng 
trầm mặc trước di thể của họ một hồi rất lâu. Vì hai lượt đi về qua Tây phong đới, thể lực tiêu 
hao quá nhiều, giáo sư Phương Tân hơi loạng choạng, đội trưởng Hồ Dương đã bước lên đỡ 
ông, cái ba lô cũng bị rơi ra lúc đó. Nhưng khi trên đầu có một tảng băng lớn rơi trở xuống, giáo 
sư Phương Tân đột nhiên sực tỉnh, đầy mạnh vào người đội trưởng Hồ Dương, rồi bất chấp tính 
mạng lao bổ trở lại, dùng thân thể hất cái ba lô ra xa, thế nên mới bị khối băng đó đập trúng 
chân. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân vẫn còn nhoẻn miệng cười, nói với đội trưởng Hồ Dương: 
“Trong ba lô có máy tính xách tay, đó là toàn bộ tư liệu mà chúng ta thu thập được. Hồ Dương 
này, đừng nói với Cường Ba nhé, đừng bảo cậu ấy là băng cung sập rồi, cũng đừng bảo với cậu 
ấu Cương Lạp ởi rồi. Thằng nhỏ ấy trọng tình cảm lắm..." đội trưởng Hồ Dương không còn gì để 
nói nữa, nhớ lại lúc ấu, đến cả Lạt ma Á La cũng chỉ biết cúi đầu thở dài. 


Đội trưởng Hồ Dương không nói chuyện này ra, anh hiểu tất cả những gì người chiến hữu già 
của mình làm. 


Thời gian chầm chậm trôi, giáo sư Phương Tân từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy Trác Mộc Cường Ba 
đang quò bên giường, trong mắt ông, gã vĩnh viễn vẫn chỉ là đứa trẻ to đầu cố chấp, ra sức đặt 
câu hỏi. Giáo sư Phương Tân khẽ vuốt vuốt mái tóc vẫn còn rối bù của gã, hỏi khẽ: "Cường Ba 
à, cậu làm sao thế? Cậu đang khóc à? Đừng đau lòng quá, cậu vẫn còn chưa gục ngã mà, chúng 


Trang 1.153/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ta đã cố gắng hết sức rồi, chẳng phải vậu sao? " 
Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu lên, nghẹn ngào nói: "Thầy giáo, chân của thầu..." 


Giáo sư Phương Tân phá lên cười ha hả: "Chân của tôi vẫn còn may mắn lắm, ít nhất thì cũng 
không đến nỗi như mấy đầu ngón chân của cậu, bị cắt rồi hả? Có biết không, khi chúng tôi trở 
về thôn Nạp Lạp, người dân đều ngấm ngầm gật đầu: bất kể là đội leo núi giỏi giang cỡ nào, đã 
leo lên thần sơn Tư Tất Kiệt Mạc thì nhiều nhất cũng chỉ trở về được một nửa, đây là định luật 
rồi. Nhưng ngày hôm sau, khi Hồ Dương đưa tất cả các cậu về, đám dân làng đó kinh ngạc thế 
nào chắc cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Chúng ta lại tạo ra một kỳ tích rồi đấu! " 


Trác Mộc Cường Ba thương tâm gượng cười, đột nhiên cảm giác bị phẫn lại trào dâng lên trong 
tâm khẩm, thầy giáo làm tất cả mọi điều, tất cả mọi điều chỉ vì gã, vậy mà gã lại đã khiến người 
thầy tôn kính của mình phải thất vọng. Giáo sư Phương Tân thản nhiên nói tiếp: "Được rồi, nếu 
cậu còn khóc trong phòng bệnh của tôi nữa, thì tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu nữa. Đừng 
khóc như đàn bà thế chứ, tuy lần này thất bại rồi, nhưng hành động của chúng ta đã kết thúc 
đâu, Trác Mộc Cường Ba luôn luôn tự tin mà tôi quen biết đi đâu mất rồi hả? Gã Trác Mộc 
Cường Ba tung hoành chốn thương trường, nói cười vui vẻ kia đâu mất rồi? Cậu có phải trẻ con 
đâu, gặp phải chút chuyện nhỏ như thế mà đã thút thít vậy sao? Lau khô nước mắt đi, nói cho 
tôi biết, lần này tại sao chúng ta lại thất bại? " 


Trác Mộc Cường Ba dân lấy lại bình tĩnh, trong cuộc đời này, gã chỉ khóc vì hai người duy nhất, 
một chính là em gái gã, người thứ hai, chính là người thầy vĩ đại này. Gã hoang mang đáp: 
“Tôi... tôi không biết..." 


Giáo sư Phương Tân liền phê bình: "Hừ! Không biết hả! Những lời như vậy mà thốt ra từ miệng 
của Trác Mộc Cường Ba cậu hay sao? Không đánh trận khi không chắc thắng, không thực hiện 
kế hoạch không kết quả, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày thất bại này hau 
sao? Lần thất bại này, nguyên nhân then chốt nằm ở chính chúng ta đấy! " 


Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh, trầm ngâm nhắc lại: "Chính chúng ta? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Phải rồi, chính bản thân chúng ta. Cậu thử nghĩ xem, chúng ta liều 
sống liều chết đoạt được địa đồ bên trong Đảo Huyền Không tự, có phải chúng ta có tự tin một 
cách mù quáng hay không? Tại sao chúng ta dám khẳng định tấm bản đồ đó nhất định sẽ chỉ 
đường cho chúng ta tìm đến Bạc Ba La thần miếu, tìm được Tử kỳ lân? Trước khi băng qua núi 
tuyết, có phải chúng ta đã quá tự tin rồi hau không? Chúng ta chắc chắn vượt qua được Tử vong 
Tâu phong đới ư? Chúng ta nhất định mạnh hơn không biết bao nhiêu đoàn leo núi đi trước 
mình ư? Cậu còn nhớ chúng ta lấy được tư liệu ở chỗ giáo quan Lữ Cánh Nam không? Có bao 
nhiêu đoàn leo núi đã dựa theo bản đồ của Morgan lên núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc ấy chứ, rồi có 
bao nhiêu người sống sót trở về được? Lúc ấy cậu có từng nghĩ đến vấn đề này hay chưa? Nếu 
như thất bại, cả đội chúng ta sẽ như thế nào? Giải tán như thế nào? Cậu có từng hỏi Hồ Dương 
và Lữ Cánh Nam những chuyện này hay chưa? ” giáo sư Phương Tân không kìm được, lại đưa 
tau xoa nhẹ lên đầu Trác Mộc Cường Ba đang ngẩn ra bên giường mình, thở dài nói: "Cậu nghĩ 
cho thật kỹ đi, tuy rằng mang lòng tự tin nhất định thành công đi làm việc gì đó là thái độ tích 
cực, nhưng nếu quá tự tin một cách mù quáng thì lại là đại kụ trong công tác khảo sát khoa học 
đó. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lú trước đi, nếu nhà 
nước có thái độ gì với hành động của chúng ta lần này, thì sẽ đến trong mấy ngày tới đây thôi. " 


Trang 1.154/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lời của giáo sư xưa nay rất chuẩn xác, ba hôm sau, Lữ Cánh Nam mang đến một tin tức khiến 
tâm trạng mọi người đều hết sức nặng nẻ, đội ngũ tạp nham này của họ đã chính thức bị giải 
thể! Mọi người chỉ có hai ngày chuẩn bị để trở về vị trí ban đầu của mình. 


Ai nấy đều hết sức kích động, phẫn nộ. Trương Lập và Nhạc Dương kêu ca nhiều nhất. Lữ 
Cánh Nam chỉ điểm đạm nói: "Quả thực chúng ta đã tiêu phí rất nhiều tài nguyên của nhà nước, 
mà mọi người cũng biết rồi đấu, lần hành động này, có ảnh hưởng mang tính quuết định đến sự 
tồn vong của cả đội chúng ta." 


Trương Lập gần như nhảy dựng lên: "Lẽ nào tất cả những chuyện chúng ta làm, liều mạng ởi 
tìm kiếm, tất cả chỉ là tiêu phí tài nguyên của nhà nước thôi hay sao? " 


Nhạc Dương cũng không sao dồn nén được lửa giận trong lòng, hét toáng lên: "Thế cái lũ 
chuyên gia kia thì hơn gì chúng ta chứ? ” 


Lữ Cánh Nam vỗ vai hai người, nói: "Tiết kiệm sức đi, đừng kêu gào ở đây làm gì. Mệnh lệnh 
của cấp trên không thể cãi, trở về thu dọn hành trang, ngàu mai quay lại đơn vị của các cậu đi." 


Nhạc Dương vẫn không ngừng làu bàu kêu la: "Cũng lắm thì không làm nữal Có gì hay đâu chứ! 


Hj 


Giọng Lữ Cánh Nam bỗng nghiêm lại: "Không được làm loạn lên như thế, đừng quên cậu thuộc 
binh chủng gì, tự tiện bỏ đi là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó! " Dứt lời, cô liền ho lên vì 
quá xúc động. Nhạc Dương tức thì ủ rũ như cọng bún thiu. Trương Lập cũng trầm hẳn xuống, 
anh chợt nghĩ đến Cường Ba thiếu gia, bọn họ chỉ là những người nhận lệnh tham gia hành 
động lần này, có thành công hay không cũng không quan hệ gì nhiều đến bản thân họ, bất cứ 
lúc nào cũng có thể buông tau mà đi, nhẹ nhàng giải thoát, còn Cường Ba thiếu gia thì sao chứ? 
Cường Ba thiếu gia phải làm thế nào đây? Giáo sư Phương Tân bị thương đến nông nỗi thế, 
một mình Cường Ba thiếu gia chỉ e không thể nào tiếp tục tìm kiếm giấc mơ của mình rồi, cuối 
cùng đành phải bỏ cuộc hay sao? Xem ra, mơ mộng rốt cuộc vẫn chỉ là mộng mơ... 


Trong phòng bệnh, Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, tựa như một đứa trẻ đã làm 
sai chuyện gì, cúi đầu nói: "Đã nhận được thông báo chính thức rồi, đội ngũ của chúng ta... bị 
giải thể..." 


Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, cũng có phần thương cảm, mệt mỏi nói: 
"Rốt cuộc... vẫn là kết quả đó! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhạc Dương và Trương Lập ngày mai sẽ phải đi, đợi lát nữa họ sẽ tới 
thăm thầy. Cả đội trưởng Hồ Dương cũng phải lên đường, anh ấy muốn nói chuyện riêng với 
thầu..." 


Giáo sư Phương Tân thoáng ngạc nhiên: "Nhanh như vậy sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Đúng vậy, họ đều là thành phần tinh anh cốt cán ở đơn vị của 
mình, chỗ nào cũng cần họ cả, thượng cấp thông báo giải tán nhóm của chúng ta, đơn vị của họ 
tự nhiên là muốn họ trở về càng sớm càng tốt." 


Trang 1.155/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân gượng cười: "Phải rồi, cũng nên trở về chứ, nên đi thì cũng phải đi thôi. 
Cường Ba à, còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không? ” 


Trác Mộc Cường Ba lại gật đầu: "Còn nhớ, thầy đã nói, điều chúng ta nên làm khi tham gia 
huấn luyện đặc biệt, trước tiên là phải học nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều, nếu đến một ngày nào 
đó, nhóm người này bị giải tán, chúng ta sẽ tự đi tìm một mình. Thế nhưng, giờ thầu đang..." 


Giáo sư Phương Tân xua tay nói: "Một chút thương tích nhỏ này không đáng ngại. Có lẽ tôi 
không thể tham gia hành động thực tế được nữa, nhưng tôi có thể bảo đảm hậu cần cho mọi 
người mà, phân tích dữ liệu, thu thập tài nguyên, những việc ấy tôi vẫn còn làm được..." 


"Không..." Trác Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên: "Đủ rồi, thầu giáo, những gì thầy làm đã quá 
đủ rồi. Cho dù tôi có muốn lên đường lần nữa, thì cũng sẽ dựa vào sức của mình để thực hiện, 
thầu hãy nghỉ ngơi đi, đừng thêm vất vả vì tôi nữal " Giáo sư Phương Tân nghe vậy liền đanh nét 
mặt lại: "Nói năng kiểu gì thế? Thấy sức khỏe tôi không tốt nữa, là muốn đá tôi sang một bên 
đấy hả? " 


Trác Mộc Cường Ba cuống quýt: "Không phải tôi có ý đó, thầy biết mà, thầu giáo! Tôi... tôi..." 
Giáo sư Phương Tân mỉm cười: "Đương nhiên là tôi hiểu ý của cậu. Được rồi, chuyện của tôi 
không cần cậu lo lắng, vậy bây giờ kế hoạch của cậu như thế nào? " 


"Bây giờ hả..." Trác Mộc Cường Ba thẹn mướt mồ hôi, mấy ngày nay gã chìm đắm trong nỗi 
phiền não vì cả nhóm sắp bị giải thể, ngàu nào cũng đứng ngồi không yên. Mẫn Mẫn lại ở tít tận 
nước Mỹ xa xôi, gọi điện ba bốn lần rồi vẫn không nghe, trong lòng ủ rũ ngốn ngang trăm mối, 
làm gì đã nghĩ đén kế hoạch kế sách gì chứ. 


Giáo sư Phương Tân liền trách: "Cậu thấu đấy, lại hành động theo cảm tính rồi đúng không? Giờ 
tình huống chúng ta đang phải đối diện cũng giống như là trước khi tham gia vào nhóm huấn 
luyện đặc biệt nàu vậy, chúng ta sẽ mất đi hầu hết các nguồn tư liệu, song những gì chúng ta có 
được cũng cực kỳ quan trọng, đó là tin tức! So với hai năm trước, có thể nói chúng ta đã từ hoàn 
toàn không hề biết gì đạt đến mức độ tương đối hiểu về Bạc Ba La thần miếu, thậm chí còn 
hiểu biết hơn cả những tổ chức đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu từ rất sớm kia nữa. Đây chính 
là ưu thế của chúng ta. Phải rồi..." Giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói: "Tôi cần một câu trả lời 
khẳng định, cậu lựa chọn bỏ cuộc hay là tiếp tục hành trình này? " 


Trác Mộc Cường Ba cũng trịnh trọng đáp lời: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." 


Trang 1.156/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 33 - Rút Củi Đáy Nỗi 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Vậy thì tốt, những điều cậu cần làm lúc này, thứ nhất là phân 
tích, sắp xếp, tập trung tất cả những nguồn lực của chúng ta, xem xem còn lại bao nhiêu vốn giữ 
nhà; thứ hai là bổ sung và hoàn thiện. Việc cuối cùng, là tìm kiếm những người hợp tác mới, sức 
một người chắc chắn không thể hoàn thành được hành trình mạo hiểm này đâu. " 


Trác Mộc Cường Ba trầm tư nói: "Nguồn lực? Chúng ta còn lại nguồn lực gì cơ chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Nguồn lực con người. Đầu tiên là Mẫn Mẫn, cô ấy chắc chắn sẽ đi, 
sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, cô ấy đã trở thành trợ thủ không thể thiếu của cậu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: "Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn... thời gian nàu... cô ấu chẳng buồn để ý 
gì đến tôi cải " 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Qua một thời gian là ổn thỏa thôi, người ta dù sao cũng là 
con gái, nhất thời cũng khó mà chấp nhận được chứ. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, cậu 
chơi cái trò... cái trò ngủ chung một bao ấu, đừng nói là Mẫn Mẫn, đổi lại thì ai cũng không chấp 
nhận được đâu." 


Sắc mặt Trác Mộc Cường Ba lúc đỏ lúc trắng, đây là chuyện gã không muốn nhắc đến nhất 
trong quãng thời gian nàu. 


Giáo sư Phương Tân dường như không để ý thấy, lại tiếp tục luôn: "Còn những người khác, Lạt 
ma Á La thì phải xem ý hướng của ông ấu thế nào đã, có điều chắc là hụ vọng không lớn lắm; 
phía Hồ Dương thì tôi có thể giúp cậu làm công tác tư tưởng, nếu gần đây anh ta không có hạng 
mục khảo sát nào, tôi chắc tám phản có thể thuyết phục được. Ứm, những người khác thì khó 
đấu, muốn tìm những người vừa có kinh nghiệm vừa dám mạo hiểm lại đáng tin cậu, thực sự là 
quá khó. Thực ra, nghe cậu kể về tay Sean nào đó gặp trong rừng rậm châu Mỹ kia, tôi cảm 
thấy người này có thể tin được, dù sao thì cũng trải hoạn nạn rồi, tiếc là cậu lại không có cách gì 
liên lạc được với người ta. Còn tuyển chọn những người khác, e là phải tìm tiến sĩ Cổ Tuấn 
Nhân nhờ ông ấy giúp cho, ông ấy có biết nhiều về các nhà thám hiểm trên thế giới, có thể tìm 
được một ít tư liệu. Thứ nữa là nguồn lực tài chính, về mặt này tuụ rằng không phải là vấn đề đối 
với cậu, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên bớt chút thời gian mà xem lại công tụ của mình đi, đừng để 
khi tìm thấy Tử kỳ lân thì công tụ cũng bị cậu làm cho phá sản luôn. Còn về nguồn vật lực công 
cụ, đối với chúng ta thì đâu là mặt thiếu thốn nhất, mặc dù có thể thông qua Đức Nhân lão gia 
để xoay xở một số vật tư quân dụng, nhưng so với nhóm huấn luyện đặc biệt thì thực là kém quá 
xa. Những trang bị trên người chúng ta, có rất nhiều thứ được sản xuất đặc biệt, đừng nói là 
không bán trên thị trường, ngay cả các đơn vị bộ đội cũng không tìm được đâu. Chỉ còn cách hỏi 
Lữ Cánh Nam xem, sau hành động lần này, những thiết bị đặc biệt ấu sẽ xử lý như thế nào, nếu 
không được, e rằng chúng ta phải thông quan những đường dây đặc biệt để tìm mua một số đồ 
thay thế kém hơn một chút vậy. Nguồn thông tin thì tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, về mặt này 
không cần phải lo lắng." 


Nghe những lời thầy giáo nói, Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết gật đầu lia lịa. Đang như vậy thì 
Trương Lập và Nhạc Dương đến để chào giáo sư Phương Tân, Lữ Cánh Nam gọi Trác Mộc 


Trang 1.157/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba ra ngoài trao đổi một số thủ tục giải tán, bao gồm cả vấn đẻ tiền bạc, nhân lực, vật 
lực. Trác Mộc Cường Ba nhận được câu trả lời khẳng định, những trang bị nhà nước cung cấp, 
tuy rằng được sản xuất nhờ sự tài trợ của gã, nhưng đều thuộc về cơ mật cấp quốc gia, dù một 
con ốc, một cái đỉnh vít cũng không thể lưu lạc ra ngoài; mà số dư trong quỹ tiển của gã cũng 
vừa vặn dùng hết, còn lại chỉ chưa đầy ba chữ số. 


Trác Mộc Cường Ba giống như người làm chuyvện trái với lòng, không dám đối mặt với ánh mắt 
Lữ Cánh Nam, trao đổi xong mọi sự vụ liền bỏ đi như chạy tháo thân, cầm theo cuốn số tài 
khoản chỉ còn chưa đầy ba chữ số và một chồng hóa đơn thanh toán dày sụ, cười khổ trở vẻ 
phòng bệnh. Bên kia, Trương Lập và Nhạc Dương cũng vừa rời khỏi phòng bệnh của giáo sư 
Phương Tân, không biết họ và giáo sư đã nói chuyện gì mà mặt hai người đều đầm đìa nước 
mắt. Vừa trông thấy Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương liền chạy tới ôm chặt, khóc òa lên: 
"Cường Ba thiếu gia, anh có người thầy tốt quá! Trác Mộc Cường Ba nhất thời cũng không biết 
nên phản ứng thế nào nữa. 


Không có những lời lưu luyến, cũng không có buổi chia tay bịn rịn, cơ hồ tất cả mọi người đều 
không muốn đối mặt với sự giải tán tàn khốc này. Lạt ma Á La hành tung phiêu hốt, đến đi đều 
không định trước, chỉ có mình Lữ Cánh Nam biết ông đã rời đi. Trương Lập và Nhạc Dương 
cũng len lén bỏ đi, họ không muốn mà cũng không biết phải đối mặt với tình cảnh biệt lụ ấu như 
thế nào, đành để lại lá thư ngắn ngủi, đại ú nói là rất vui vì được tham gia vào nhóm, cảm ơn 
giáo quan đã bồi dưỡng và Cường Ba thiếu gia đã nhiều lần chiếu cố, cổ vũ Cường Ba thiếu gia 
chớ có nản lòng, sau này cần tiếp tục nỗ lực, nếu có cơ hội xông pha khói lửa sẽ quuết chẳng từ 
nan... 


Trác Mộc Cường Ba đọc bức thư từ biệt viết ngập ngừng, lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu của họ mà 
dở khóc dở cười, đưa cho giáo sư Phương Tân xem, ông cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, hai người 
chỉ viết một bức thư, không ngờ lại còn liên danh ký tên vào nữa. Sau đó, giáo sư Phương Tân 
và đội trưởng Hồ Dương còn nói chuyện với nhau rất lâu, kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ thấy ông 
mặt ủ mày chau mà lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba biết quá nửa là do đội trưởng Hồ Dương không 
thể lưu lại. Giáo sư không nói, gã cũng không muốn hỏi thêm nữa. 


Sáng sớm hôm sau, Lữ Cánh Nam mặc quân phục, đeo ba lô, chặn Trác Mộc Cường Ba ở hành 
lang bệnh viện. Trác Mộc Cường Ba không khỏi có chút thất vọng trong lòng, Đường Mẫn ởi 
rồi, Trương Lập, Nhạc Dương cũng ởi rồi, giờ đến cả giáo quan Lữ Cánh Nam cũng đi nốt, gã 
thế thọt nói: "Cô... cô cũng chuẩn bị lên đường hả, giáo quan? " 


Lữ Cánh Nam mỉm cười như có phần chế giễu, nói: "Chịu nói chuyện với tôi rồi à? Nếu hôm 
nay tôi không chặn anh ở đây, có phải anh không định chào tạm biệt tôi hay không thế? " 


"Làm... làm gì có..." Lữ Cánh Nam vừa cười, Trác Mộc Cường Ba liền giật thót mình, bắt đầu 
thấu hơi căng thẳng, lại húng hắng ho mấy tiếng. 


Ánh mắt Lữ Cánh Nam hơi có chút rối loạn, người đàn ông cao lớn tinh thần mệt mỏi, sắc mặt 
vàng vọt, đầu tóc rối bời nàu có còn là Cường Ba thiếu gia chí khí ngút trời, khí thế ép người hau 
không? Cô bâng khuâng giơ tay lên, định vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cho Trác Mộc Cường Ba. 
Gã hơi nghiêng người tránh đi, Lữ Cánh Nam cũng sực nhớ ra thân phận của mình, bàn ta 
sững lại giữa không trung, không nhích thêm được phân nào nữa; cô chăm chú nhìn Trác Mộc 
Cường Ba, trong ánh mắt là quyết tâm lụ biệt, Trác Mộc Cường Ba chỉ biết nhìn xuống mũi già, 


Trang 1.158/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không dám đối mặt. Cuối cùng, Lữ Cánh Nam cũng rút tay trở về, khẽ nói: "Anh... hãy bảo 
trọng! ” 


"Cô cũng thế, giáo quan." 


Lữ Cánh Nam đột nhiên rút ở túi áo may ở mặt bên trong bộ quân trang ra một tờ giấu gấp gọn 
gàng, ngập ngừng nói: “Cái nàu... 


Trác Mộc Cường Ba như bị kích điện, vội giật lùi một bước, gặp phải tình huống như thế này, 
thực sự gã không biết nên xử lý ra sao nữa. Lữ Cánh Nam mặt lạnh như băng, gắt lên ra lệnh: 
“Tránh cái gì, tôi đáng sợ thế sao? Lại đâu, cảm lấy! " 


Trác Mộc Cường Ba lúng túng nói: "Giáo quan, cô biết rồi đấu... tôi..." 

Lữ Cánh Nam nhét mẩu giấy vào tay Trác Mộc Cường Ba, hai hàng lông mày thanh tú nhướng 
lên: "Trong danh sách này có cách thức liên hệ với các thành viên trong tổ nghiên cứu Bạc Ba 
La thần miếu, chắc rằng các anh sẽ cần đến. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, giờ là xã hội gì rồi, 
anh nghĩ tôi là hạng người như thế nào chứ hải " 


Lại hiểu lâm người ta rồi, Trác Mộc Cường Ba xấu hổ đến nước chỉ hận không tìm được cái rãnh 
nào dưới đất mà chui xuống, gã vội nói: "Cám ơn, khụ khụ, cám ơn giáo quan! " Thấy Lữ Cánh 
Nam lại nhíu mày, gã vội giải thích: "Khu... khụ, tôi biết, tuy nói như vậy... hơi quá khách sáo, 
nhưng ngoài hai chữ "cám ơn" đó ra, tôi thực sự không tìm được lời nào để biểu đạt..." Trác Mộc 
Cường Ba hiểu rõ, Lữ Cánh Nam đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ bọn họ rồi. 


Lữ Cánh Nam điểm đạm nói: "Đừng nghĩ phức tạp thế, đây là phương thức liên hệ tôi có được 
khi dùng thân phận cá nhân trao đổi với những chuyên gia đó, giáo sư Phương Tân có lẽ cũng 
biết được ít nhiều, nhưng chắc là không đầy đủ. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi, giờ thì đi 
đây." Nói xong, cô sải chân bước đi, cuối cùng cũng lướt qua bên vai Trác Mộc Cường Ba. Gã 
lặng lẽ đi theo ra khỏi cổng bệnh viện, biển người mênh mông, Lữ Cánh Nam không quay đầu 
lại nữa. 


Yorkshire nằm ở miền Đông nước Anh, là một thành phố quan trọng đã chứng kiến nhiều sự 
kiện trong lịch sử nước Anh, đến với Yorkshire, tựa hồ như đã vượt qua đường hầm thời gian để 
trở về thời Trung cổ vậy 1. Nơi này có Đại giáo đường Gothic lớn nhất Vương quốc Anh. Có 
điều Soares tới đâu không phải để hoài cổ, y đang chậm rãi thả bộ bên bờ sông Derwent, ta 
cầm một tập báo cáo. Đã đi khắp mấy trường đại học nổi tiếng, liên hệ cả đám chuyên gia có uụ 
tín, kết quả nghiên cứu đều như nhau hết cả, tâm trạng của y lúc này rất phức tạp, nửa kinh 
ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa kia lại thất vọng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiến hóa thể mà y 
cho rằng là một sinh vật nằm giữa ranh giới động vật và thực vật kia, hoàn toàn không phải như 
những gì y tưởng tượng, đó chỉ là một đám kết cấu dạng bào tử tương tự như châm khuẩn. 
Chúng có số lượng cực nhiều, kú sinh lên quần thể chủ như con san hô vậy, bình thường những 
sinh vật này hoàn toàn ở trong trạng thái mẩm, tự hình thành nên một bong bóng khí, sinh 
mệnh hoàn toàn ở trạng thái đình trệ; một khi gặp nước, chúng sẽ khôi phục sức sống nhanh 
chóng, ngoài bành trướng về thể tích, chúng còn sinh trưởng nhanh chóng theo phương thức 
đặc hữu của vi khuẩn, cơ hồ mỗi phút đều tăng trưởng theo cấp số nhân; thêm nữa là chúng 
sinh trưởng theo kiểu nảy mảm phân tách, giữa các cá thể dường như được nối liền bằng liên kết 


Trang 1.159/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phân tử, để chiếm được nhiều không gian sinh tồn hơn, hút được nhiều nước hơn, chúng sẽ co 
cụm về chỗ nào có nước, khi ấy thì luồng lực bạo phát ra sẽ cực kỳ khủng khiếp, dù chỉ là một 
sợi mảnh bằng đầu ngón tay, thì lực kéo cũng có thể lên tới trên trăm kilogram. Mặc dù đây 
không phải là giống sinh vật mà Soares kỳ vọng, nhưng dù sao nó cũng là một phát hiện kinh 
người khiến cả giới sinh vật học phải rung động. 


Soares vòng qua một khoảnh rừng, những bóng người trong trường đại học dần thưa thớt. Đến 
chỗ vắng không một bóng người, y mới dừng lại, điểm đạm cất tiếng: "Còn muốn theo bao lâu 
nữa? Đi ra đây! " Y biết, khoảng thời gian này mình đều bị người khác theo dõi. Lần này theo 
dõi một cách trắng trợn như vậy, rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị để lộ mặt rồi. 


Một bóng đen lướt qua, người kia không ngờ lại nhảy thẳng từ trên một chạc ba cao gần chục 
mét xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như không, chỉ thấy y mỉm cười nói: "Cảnh giác cao lắm, 
Soares." Nếu Trác Mộc Cường Ba ở đâu, hẳn gã cũng phải giật mình kinh ngạc rồi. Người đó 
chẳng phải ai khác, mà chính là quú ông người Anh có mái tóc bạch kim, Sean. 


Soares liếc mắt nhìn Sean một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chỉ khinh thường nói: 
"Còn tưởng là ai, hóa ra là anh, luật sư Sean. Không phải anh là người của tổ D sao? Tại sao 
theo dõi tôi? Lẽ nào định nhúng tau vào chuyện của tổ T bọn tôi? 


"Tổ T à? " Nét mặt Sean như cười mà không phải cười, hờ hững nói: "Chà chà, tổ T của mấy 
người hóa ra vẫn còn tồn tại à? Tôi cứ tưởng tổ T đó sớm đã bị giải tán từ lâu rồi chứ, mạo muội 
hỏi một câu, tổ T ấy còn bao nhiêu người vậy? Người quyết sách của các anh đâu rồi? Hình như 
nhiều năm nay cũng không thấy anh ta xuất hiện nhỉ? " 


Soares trợn mắt nghiến răng giận dữ, nhưng lúc này ụ còn chưa dám ra tay. Tạm chưa nói đến 
chuyện đối phương biên chế hoàn chỉnh, đội trưởng rất lợi hại, chỉ riêng tên Sean này, bản thân 
ụ đã không chắc có thể thu phục được. Nghe nói Sean là một thục ngữ giả (người hiểu ngôn ngữ 
thực vật) kiêm thao thú sư, còn bản thân chỉ là một thao thú sư, chỉ có thể cùng một đẳng cấp 
với Sean hoặc thậm chí là còn kém hơn. Soares cố nén lửa giận trong lòng xuống, gằn giọng 
nói: "Đừng nói lăng nhăng nữa, muốn gì thì nói thẳng ra xem nào." 


Sean làm bộ uể oải nói: "Là thế này, tôi cảm thấy dạo này anh và gã Merkin kia đi lại rất mật 
thiết, cơ hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh biết rồi mà, người trong tổ chức chúng ta ít nhiều 
đều có tính hiếu kỳ, tôi thực không kìm lòng được, nên muốn hỏi tử xem rốt cuộc bọn anh đang 
tìm thứ gì thôi? " 


Soares nghe vậy thì yên tâm phần nào, xem ra gã tóc bạc này vẫn chưa biết được sự tình, y thản 
nhiên đáp: "Anh cũng hiếu kỳ quá đấy, có điều như vậy dường như hơi vượt ranh giới rồi thì 
phải, đó không phải vấn đề anh nên quan tâm đâu. Nếu muốn liên thủ, thì đội trưởng của anh 
phải lộ mặt trực tiếp thương lượng với đội trưởng của chúng tôi. Anh tưởng theo dõi tôi thì thăm 
dò được tin tức gì chắc? E là phải khiến anh thất vọng rồi, gần đây tôi chỉ làm một số nghiên cứu 
chuyên ngành, tàn những thứ anh không hứng thú gì đâu. ˆ 


Sean bị từ chối, nhưng vẫn chẳng hề để tâm: "Ừm, theo những gì tôi quan sát được, dường như 
chỉ có anh và Merkin đang làm ăn gì với nhau thôi, có thấu người quuết sách của các anh tham 
gia đâu nhỉ? Đằng nào thì chúng tôi gần đây cũng rỗi việc, lâu lắm chưa có hành động mạo hiểm 
nào liên hiệp người của mấy tổ lại rồi, sao anh không nghĩ đến chuyện để chúng tôi gia nhập với 
nhỉ? Tôi có thể giúp các anh rất nhiều đấu." 


Trang 1.160⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lời gợi ý của Sean hoàn toàn chẳng hề khiến Soares hứng thú, ngược lại còn làm dấy lên Ú 
muốn giết người trong . Soares hiểu rõ, trong tổ chức, thực lực quyết định tất cả mọi thứ khác. 
Sean gia nhập vào, tức là cả nhóm của hắn cũng gia nhập, còn phía mình lại chỉ có y và Merkin. 
Huống hồ, bọn họ đã tốn rất nhiều tinh lực cho Bạc Ba La thần miếu, lúc này tự dưng Sean xuất 
hiện đòi gia nhập, chẳng phải muốn cướp tay trên thì là muốn gì chứ? Mà v còn liên tiếp nhắc 
đến người quyết sách nữa, hễ nghĩ đến con người đáng sợ ấu, khóe mắt Soares lại giật giật, nếu 
thực sự để người đó biết chuyện, và Merkin còn gì nữa chứ? Nghĩ đến đó, Soares liền kẹp báo 
cáo vào nách, chậm rãi im lặng cho tay vào túi... 


Sean vừa thấy tình thế bất ổn, vội tranh lên tiếng trước: "Sao hả, muốn giết người diệt khẩu à? 
Anh cứ thử đi, xem lũ động vật nhỏ của anh nhanh hay súng tôi nhanh hơn." Y lùi lại hai bước 
rồi nói tiếp: "Nếu anh không hoan nghênh tôi gia nhập thì thôi vậy, đảm bảo sẽ không quấu 
nhiễu chuyện của các anh nữa, đâu cần phải liều mạng đến thế chứ. Tạm biệt..." Dứt lời, y liền 
tung mình nhảy lên câu, nhấp nhô mấy cái, bóng đã khuất dần xa. 


Soares hướng về phía Sean biến mất, lớn tiếng với theo: "Nhờ anh chuyển lời đến đội trưởng 
của các anh, nói là người quuết sách có lời hỏi thăm! " Nói xong, sắc mặt y tối sảm lại, thầm 
nhủ: "Hy vọng ba chữ "người quyết sách" đó có thể trấn áp được hắn. Sean, rốt cuộc mày biết 
được những gì rồi? " 


Phòng bệnh im ắng hẳn, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương 
Tân, tất cả lại trở về như hai năm trước. Ngồi nhìn phòng bệnh trống vắng thênh thang, nhớ lại 
cảnh tượng náo nhiệt trong bệnh viện nửa năm trước, Trác Mộc Cường Ba không khỏi thẫn thờ 
rầu rĩ, trong lòng bỗng thấy hụt hãng khó tả. Nhớ lại, hai năm nay mình đã làm những gì rồi? 
Giống như là vừa diễn một vở hài kịch đen tối, cuối cùng không ngờ lại nhận được kết quả như 
vậu. 


Giáo sư Phương Tân cũng nhìn ra nỗi hoang mang bối rối của Trác Mộc Cường Ba. Để gã có 
thêm lòng tin, ông đề nghị gã khoảng thời gian này nên quay lại công tụ xem chuyện làm ăn thế 
nào. 


Trác Mộc Cường Ba cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mà cũng đã đến lúc phải liên hệ với người 
ở công tụ rồi, chẳng ngờ, vừa bấm điện thoại, trong lòng Trác Mộc Cường Ba đã dâng lên một 
thứ dự cảm bất thường. Cú điện thoại đầu tiên là trực tiếp gọi cho Đồng Phương Chính, điện 
thoại di động mãi không có người bắt máy; cú thứ hai, gã gọi cho văn phòng tổng công tụ, 
nhưng số này đã ngừng hoạt động; cú điện thoại thứ ba là gọi đến trung tâm phục vụ khách 
hàng, đó là đường dây nóng 24/24, nhưng cũng bị ngắt số! Trác Mộc Cường Ba cố che đậy nỗi 
sợ hãi trong lòng, nói với giáo sư Phương Tân rằng mình ra ngoài một chút, rồi vội vàng chạu 
đến đại bản doanh công tụ. 


Trác Mộc Cường Ba bắt xe đi tới trụ sở chính của tập đoàn Thiên Sư, trên đường không ngừng 
gọi vào những số máy quen thuộc, nhưng không phải đã tắt máy thì cũng đã đổi số, càng đến 
gần trụ sở, tâm trạng gã càng nôn nóng không vên. Lúc đến cổng tập đoàn, cả người Trác Mộc 
Cường Ba dường như lạnh ngắt, trên cánh cổng quen thuộc kia, không phải treo biển Trung tâm 
Nuôi luyện chó ngao Thiên Sư nữa, mà là một tấm biển viết "Xưởng gia công thịt đông lạnh Hoa 
Liên". Bảo vệ đóng chặt cửa không cho vào, công tụ mới cũng nghiêm khắc quy định nhân viên 


Trang 1.161/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không được tùy tiện nói chuyện với người ngoài, Trác Mộc Cường Ba đành phải đi tìm những 
người ở xung quanh đấy thăm dò tin tức. 


"Tập đoàn Thiên Sư hả? " Ưm, anh hỏi cái công tụ hồi trước nuôi chó ngao ấy hả, sập từ lâu rồi, 
công tụ ấu phá sản rồi! Nghe nói còn nợ người ta vô khối tiền cơ, còn chỗ này, ngân hàng niêm 
phong chờ phát mãi rồi..." 


"Sao lại phá sản à? Cái này thì tôi không được rõ lắm, cũng lâu rồi mà..." 


"À, cái công tự nuôi chó ngao ấy hả, tôi biết đấu. m, xem nào, đại khái khoảng nửa năm trước, 
nghe nói tổng giám đốc công tụ ấy ôm tiền bỏ trốn rồi! Cậu không biết đâu, lúc đó rất nhiều 
người nuôi chó ngao đến đây, làm ầm hết cả lên, nghe đâu bảo công tụ đã lừa tiền của họ, kẻ 
thì đập tường, kẻ thì cướp đồ... " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy trời xoay đất chuyển, lập tức như người lạc hồn lạc phách. Công tụ 
này kko phải một sớm một chiều mà xây dựng nên, đã bao nhiêu người đổ cả máu và mồ hôi 
vào đâu, bao nhiêu năm gian khổ vật lộn, đó không chỉ là tâm huyết của riêng mình gã nữa rồi, 
có thể nói, nửa đời trước của gã và công tụ nàu đã hòa nhập làm một. Thế nhưng, tại sao chỉ 
trong một đêm công tụ đã phá sản đóng cửa? Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi cũng không sao 
hiểu nổi. Đồng Phương Chính không phải là lính mới trên thương trường, cũng không phải kẻ 
cố chấp bảo thủ, cho dù đối mặt với nguy cơ to lớn, họ Đồng cũng vẫn có thủ đoạn biến báo 
vượt qua được, vậu nên gã mới yên tâm mà giao công tụ cho anh ta toàn quyền phụ trách. Đồng 
thời, tình bạn giữa gã và Đồng Phương Chính cũng không phải chỉ có một hai ngày, Trác Mộc 
Cường Ba đủ tự tin để cho rằng mình hiểu rõ Đồng Phương Chính là người như thế nào. Trước 
đây, gã ra ngoài lùng tìm chó quý nhiều như thế, công tụ vẫn vận hành bình thường, lần này, rốt 
cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Trác Mộc Cường Ba nghĩ vắt óc cũng không sao hiểu nổi, chỉ 
ngầm thở than: "Phương Chính ơi là Phương Chính, rốt cuộc công tụ đã xảy ra chuyện gì? Giờ 
anh đang ở chốn nào rồi? " 


Liên lạc cả ngày trời, Trác Mộc Cường Ba lật tung tất cả các sổ điện thoại và những số lưu trong 
máy di động, cuối cùng cũng gọi được cho một nhân viên cũ. Người này đã lớn tuổi, từng tham 
gia đội lùng chó ngao những thời kỳ đầu, Trác Mộc Cường Ba gọi ông là lão Vượng. Thông qua 
lão Vượng, gã lại liên lạc được với mấy người khác, đại để cũng nắm được nội tình của sự việc. 
Nửa năm trước, công ty gặp phải chuyện công nhân đầu độc chó ngao giống và chó dại, danh 
tiếng trong giới bị giảm sút rất nhiều, thêm nữa là các nhà đầu tư độc lập không ngừng tăng 
thêm, cộng với sự cạnh tranh của các công tụ khác, công ty bắt đầu xuất hiện khủng hoảng vốn. 
Lúc ấu, Đỏng Phương Chính đã đưa ra một kế hoạch phát triển để giải quyết mối nguụ trước 
mắt. Kế hoạch này chính là, sử dụng phương thức dây chuyền, bán những con ngao mới sinh 
hoặc đang phát triển cho tuyến dưới nuôi dưỡng, đồng thời thu một khoản phí nuôi dưỡng đặc 
biệt không nhỏ. Công tụ hứa với các hộ nuôi, khi chó ngao trưởng thành và sinh ra thế hệ sau, 
sẽ mua lại ngao con với giá cao. Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Đồng Phương Chính 
đã tập hợp được đủ số vốn cần thiết để đưa công tụ vượt qua tình trạng khó khăn, nhưng vấn đẻ 
là, khi lũ chó ngao thế hệ sau ra đời, công tụ sẽ phải trả một khoản lớn gấp bội để mua lại từ 
những hộ nuôi cá thể kia, nếu không mở ra được con đường kinh doanh nào mới, công tụ ắt sẽ 
phá sản chỉ trong chớp mắt. 


Đương nhiên Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ kế hoạch này lợi chỗ nào hại chỗ nào, trong giới nuôi 
trồng, kế hoạch này gọi là kế hoạch Chuột hải lụ hoặc kế hoạch Thuốc đôc, là một điển hình 


Trang 1.162/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của việc hại người mà không được lợi gì. Dùng cách này để tạm giải quuết vấn đề tài chính thực 
chẳng khác nào dùng rượu độc giải khát, để rồi cuối cùng nhất định sẽ gây ra cục diện không 
thể khống chế trong ngành nuôi dưỡng chó ngao này. Bởi cho nuôi dưỡng trên quy mô lớn như 
vậy chẳng những không thể bảo đảm chất lượng, mà còn phá hoại quy tắc trò chơi kinh doanh, 
cuối cùng sẽ khiến hàng thứ phẩm tràn lan khắp nơi, bất kể là hộ nuôi lớn hay nhỏ, kết quả sau 
cùng đều không hề sáng sủa. Đồng Phương Chính không thể không biết sự nguy hại của kế 
hoạch này, Trác Mộc Cường Ba thực không hiểu nổi tại sao anh ta lại mạo hiểm như thế. 


Trùng hợp là, khi Đồng Phương Chính đưa ra kế hoạch này, cũng đúng là lúc Trác Mộc Cường 
Ba đang không rõ sống chết ở rừng già châu Mỹ, mấy thành viên cấp cao định báo cáo tình hình 
với Trác Mộc Cường Ba, nhưng liên lạc thế nào cũng không được, sau đó khi Đồng Phương 
Chính đảm bảo có thể tìm được đường dây tiêu thụ hợp lú, ngoài ra, sau sự kiện đầu độc chó 
ngao giống, Đồng Phương Chính đã điều một số nhân viên cao cấp ởi, rồi nhân sự kiện phản 
đối này, anh ta lại thay đổi một số nhân sự nữa, về cơ bản đã khiến các thành viên cao cấp 
trong tập đoàn nhất trí với quyết định của mình. Mà lúc đó, kế hoạch này thực tình cũng đã giải 
quyết được vấn đề thiếu vốn của công tụ, vì vậy nên các công nhân ở dưới không chú ý đến. 


Chú Thích 


—TTT.aaaanm 


1.Trong cuộc nội chiến hai đóa hoa hồng (1455- 1485), gia tộc Yorkshire là trung tâm của một trong hai phe tham 
chiến (Hoa hồng bạch); phe còn lại tập trung quanh gia tộc Lancastshire (Hoa hồng nhung). 


Trang 1.163/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 34 - Sụp Đổ 


Lạt ma Á La cười khổ nói: "Vấn đề là, chưa từng có ai trông thấy hau nghe về thứ sinh vật cổ 
dùng để rửa máu ấu, chúng đã không còn tồn tại trên thế giới nàu nữa rồi..." Nói đoạn, ông đưa 
mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, tiếp: "Vì những kinh sách cổ mà tôi đã tra đọc không 
được đây đủ, nên không tìm ra cách nào khác nữa. Nếu nói còn phương pháp khác có thể trừ 
được cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh ấu, chỉ có thể ở tồn tại ở một nơi duy nhất..." 


Trước khi bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đi qua cổng công tụ, thấy tấm 
bảng vẫn còn đó, kỳ thực bên trong đã như một mớ bòng bong cả rồi, còn khi công tụ đóng cửa, 
gã lại đang trong đợt huấn luyện cuối cùng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài; cả công 
tụ trên dưới rối loạn như tơ vò, mà không thể nào liên lạc được với Trác Mộc Cường Ba. Kết quả 
cuối cùng chính là những điều Trác Mộc Cường Ba nghe được, cả tập đoàn nuôi dưỡng huấn 
luyện chó ngao Tây Tạng của gã chỉ một đêm đã tuyên bố đóng cửa, xin phép được phá sản, 
trước mắt còn nợ hơn hai chục triệu NDT; người đại diện trước pháp luật Đồng Phương Chính 
đến nay đã không thấy tăm tích, khắp cả nước hãy còn hơn hai nghìn công nhân vẫn chưa nhận 
được đồng tiền thôi việc nào, lại còn phải tự bù tiền mình ra để đóng bảo hiểm xã hội nữa. 


Mấy người công nhân già khóc nức nở trong điện thoại, đều nói có tổng giám đốc Trác trở về thì 
tốt quá rồi, với thanh danh của tổng giám đốc Trác, nhất định sẽ nhanh chóng xây dựng lại công 
tụ như xưa. Nghe tiếng nói xuất phát từ đáy lòng của những người công nhân ấy, Trác Mộc 
Cường Ba không biết nên an ủi họ thế nào nữa, những người đó đã vì công tụ vất vả cả đời, vậu 
mà về già lại chẳng nhận được chút tiền dưỡng lão! Gã làm sao mà nói với những người công 
nhân ấy rằng, hiện giờ gã cũng hoàn toàn tay trắng, không xu dính túi..., mở lại công tụ ư? Lấy 
gì mà mở đây? Giờ đâu, trong cơ sở nuôi luyện ngày trước, muốn tìm một sợi long chó ngao e 
rằng cũng khó nữa là. 


Còn một việc khiến Trác Mộc Cường Ba càng thêm chán nản hơn nữa, là lúc chưa đến thời kỳ 
chó ngao trưởng thành sinh đẻ, Đồng Phương Chính đã đột nhiên dùng một khoản tiền lớn theo 
đuổi một con ngao giá cắt cổ. Mà lúc đó Trác Mộc Cường Ba cũng đã mất liên lạc hơn hai 
tháng, tin đồn nổi lên khắp nơi, khiến cho cả dâu chuyền nuôi dưỡng, huấn luyện sụp đổ trong 
chớp mắt, không thể thu hồi lại tiền bán chó ngao từ các đại lý, đồng thời những hộ nuôi chó 
ngao cấp dưới lại bắt đầu đến đòi tiền nuôi dưỡng, thật đúng là giậu đổ bìm leo, câu đổ khỉ tan. 
Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi, Đồng Phương Chính làm vậu rốt cuộc là vì cái gì, đãi 
ngộ của họ Đồng ở công tụ không thể nói là không cao, làm như vậy thì anh ta có lợi lộc gì cơ 
chứ? Đồng Phương Chính điều động mấy triệu tiền mặt theo đuổi một con chó ngao giá trên 
trời, dẫn đến cả sản nghiệp trị giá mấy chục triệu NDT sụp đổ, chỉ là một trò bịp do người khác 
kù công sắp đặt; rồi còn bổ nhiệm một loạt lãnh đạo không có năng lực, điều mấy thành viên 
cốt cán đi hết; hơn thế nữa, những con ngao giống đặc biệt đưa tới các hộ nuôi cá thể đa phần 
đều là chó bình thường, phải khi lớn lên mới dân lộ mặt; tất cả những hành vi này, cuối cùng đã 
khiến cả công tụ sập trong nháy mắt. Cách làm như thế, trừ phi là quyết chí phá hoại công tụ, 
thực sự không còn cách giải thích nào khác cả! Trác Mộc Cường Ba thật không sao hiểu nổi, gã 
thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được Đồng Phương Chính để hỏi cho rõ ngọn ngành. 


Lúc Trác Mộc Cường Ba kéo lê thân thể mệt mỏi trở về bệnh viện, giáo sư Phương Tân cũng 


Trang 1.164/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vừa đặt điện thoại di động xuống, nhún vai nói: "Các chuyên gia đó đều rất trung thành với chức 
trách của mình, đã biết đội của chúng ta bị giải tán rồi, họ không chịu tiếp tục cung cấp thông 
tin nữa đâu, xem ra chúng ta vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi. Hử, cậu sao thế? Cường Ba? 
" Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba lúc này và lúc trước khi đi, trông tựa như hai người hoàn toàn 
khác biệt. 


Trác Mộc Cường Ba cố che đậy, bộ phấn chấn đáp: "Ừm, không có gì, chỉ hơi mệt một chút 
thôi, ” nhưng trong lòng bỗng thắt lại, ho sù sụ không ngừng. Trác Mộc Cường Ba ho đến đỏ cả 
mặt, liên tiếp xua tay về phía giáo sư Phương Tân, tỏ ý mình không sao. Gã không có ý định nói 
chuyện mình vừa biết được ấu cho giáo sư, ông đã quá mệt mỏi rồi, không thể để ông thêm lo 
lắng cho gã nữa. giáo sư Phương Tân nói: "Bác sĩ nói khoảng thời gian này cậu không thể hoạt 
động quá độ, tâm trạng cũng không thể quá kích động, nói chuyện gì cũng không được nói 
nhanh quát " 


Trác Mộc Cường Ba đã lấy lại được chút bình tĩnh, khẽ gật đầu, động tác cứng đờ máy móc. 


Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời: "Hlừm, cũng phải thôi, khoảng thời gian này chúng ta cứ bôn ba 
khắp nơi không chịu ngừng chân bước, ngày nào cũng qua lại với thần Chết, cũng chưa có lúc 
nào được nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, lần này nên nghỉ ngơi mấy tháng, thư giãn thần kinh đã quá 
mệt mỏi. Cậu xem tôi đấu, giờ thì không thể không nghỉ ngơi được rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo, khụ khụ, tôi muốn, rời khỏi Lhasa một thời gian, đi tìm 
mấy người bạn cũ.” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thành: "Cũng được, nói không chừng họ sẽ giúp được cậu cũng 
nên. Định bao giờ đi thế? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Tôi hụ vọng có thể đi càng sớm càng tốt, nhưng thầy giáo... khụ... 
khu...” 


Giáo sư Phương Tân thong dong nói: "Sợ cái gì, chân tôi đã bị treo lên ở đây rồi, còn sợ tôi chạu 
đi đâu mất chắc? " 


Trác Mộc Cường Ba rối rít lắc đầu: "Không phải, thầu giáo, tôi đi thì lấu ai chăm sóc cho thầu 
bây giờ? ” 

Giáo sư Phương Tân phì cười: "Tôi lớn từng này tuổi đầu rồi, còn cần ai chăm sóc nữa chứ? Cậu 
có việc thì cứ đi làm đi, không cần lo cho tôi." 

Trác Mộc Cường Ba do dự suy tính mãi, rồi đi tìm cô y tá dặn đi dặn lại, nhờ chăm sóc cho giáo 
sư. Sau đó, gã lại gọi điện cho Đường Mẫn, nhưng vẫn không gọi được. Trác Mộc Cường Ba cáu 
tiết, đấm mạnh một cú lên bứ tường bệnh viện, giận dữ nói: "Con nhỏ không hiểu chuyện này, 
rốt cuộc là định tắt máy đến bao giờ nữa đây! " Gã thầm nhủ: "Hôm đó chính em để nghị 
chuyện ấy, anh cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không làm như vậy, giờ chắc chúng ta đã thành ba 
cái xác cứng đơ ra rồi, có gì hay ho đâu chứ? Chuyện đã qua lâu như thế rồi, em vẫn còn giận 
cái nỗi gì nữa đây! " Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba tìm được chú Ba La, nhờ chú để ý chăm 
nom cho thầy giáo mình. 


Rốt cuộc cũng sắp xếp xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba nói với giáo sư Phương Tân: "Có thể 
ngày mai tôi sẽ đi luôn. À, nếu có chuyện gì, thầy nhất định phải liên lạc với tôi đấy nhé." Giáo 


Trang 1.165/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sư Phương Tân ra hiệu bảo gã yên tâm, rồi hai người lại nói chuyện rất lâu, trong lòng Trác Mộc 
Cường Ba có điều lo lắng, mười câu chỉ nghe lọt hai ba câu vào tai. 


Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đáp xe bắt đầu hành trình truy tìm Đồng Phương Chính của 
gã. Dựa vào tin tức do mấy công nhân già kia tiết lộ, Trác Mộc Cường Ba phía Tây thì lên Tân 
Cương, phía Nam thì xuống Vân Nam, phía bắc qua tận miệt Hắc Long Giang, phía Đông thì tít 
lên mãi Thượng Hải, gần như là đi khắp cả nước. Đồng Phương Chính cơ hồ có Ú tránh mặt gã, 
mỗi lần gã nghe ngóng được tin tức về họ Đồng, anh ta luôn rời khỏi nơi đó trước khi Trác Mộc 
Cường Ba tới nơi. Trác Mộc Cường Ba nổi tính cố chấp, cứ thế theo đuổi hơn một tháng trời, 
đến khi ở Thượng Hải, gã chính mắt trông thấy, Tổng công tụ Nuôi luyện chó ngao Thiên Sư ở 
Thượng Hải, đã đổi thành Công tụ Nuôi luyện chó ngao Phương Chính, gã dường như mới hiểu 
ra một điều, đây, chính là đáp án. 


Trong khoảng thời gian bôn ba này, Trác Mộc Cường Ba đã liên lạc được với khá nhiều công 
nhân và cán bộ cũ, hầu hết mọi người đều tỏ ý muốn xây dựng lại công ty. Nhưng chuyện đó 
đâu phải dễ dàng, trước tiên là không có vốn, thứ nữa là không có chó ngao giống. Lúc công tụ 
bị phá sản, chó ngao giống đều đã được bán hạ giá đi cả rồi, nghĩ lại thì chắc đa phần đã bị 
Công tụ Nuôi luyện chó ngao Phương Chính kia thu mua hết cả. Không có hai thứ cơ bản đó, 
muốn làm lớn làm mạnh trong nghề nuôi chó ngao này, căn bản chỉ là chuyện ăn không nói có. 
Lúc này, có công nhân đưa ra kiến nghị, nói không phải tổng giám đốc Trác đang tìm kiếm Tử 
kò lân, vậy thì việc xâu dựng lại công tụ sẽ không chỉ là chuyện nói suông trên giấy nữa. Với 
quan hệ và sức ảnh hưởng của tổng giám đốc Trác, muốn kiếm được một hai chục triệu tiền đầu 
tư mạo hiểm đâu phải vấn để gì lớn, sau rồi, trong vòng một hai năm sẽ có thể mở rộng các 
kênh bán hàng, tiếp quản lại ba thị trường lớn là châu Á, châu Mỹ và châu u, cả công tụ rồi sẽ 
trở lại như xưa thôi. 


Kiến nghị này của người nào đưa ra thì Trác Mộc Cường Ba cũng quên mất rồi, nhưng chắc 
chắn là gã ghi nhớ nội dung, chẳng qua chỉ là tạm thời gác lại không nghĩ đến nó nữa. Gã mệt 
rồi, chưa bao giờ gã mệt mỏi như thế này, không chỉ bởi bị phản bội và thất bại, đội ngũ giải 
tán, cái chân gãy của giáo sư Phương Tân, Mẫn Mẫn bỏ ởi xa, Lữ Cánh Nam cũng ra ởi, nỗi 
chua xót của các công nhân viên cũ, tất thảu đều là những trái núi nặng nề, đè lên mái đầu cao 
mét tám mấu kia của gã đến nỗi không sao ngắng lên nổi. 


Trác Mộc Cường Ba không lập tức rời khỏi Thượng Hải ngay, gã trọ lại trong một nhà nghỉ bình 
dân ở ngoại thành Thượng Hải, số tiền ít ỏi còn lại trên người toàn bộ đều dùng để trả tiền thuê 
trọ, cuộc sống thì tự lo lấy. Mỗi sáng sớm gã lại xách một cái giỏ tre nhỏ, mặc cả mặc lẽ với 
người bán hàng một mớ rau chỉ đáng hai hào, đến trưa thì nhóm lò than đến nỗi mặt mũi đen 
nhẻm. Nhà trọ này chỉ có nhà vệ sinh công cộng, tấm ván kê trên hố xí dường như có thể gãu 
la bất cứ lúc nào; cả nhà tắm cũng phải dùng chung, mỗi hôm chỉ bật nước nóng trong nửa 
tiếng, tắm rửa súc miệng đun nước giặt giũ, tất cả đều phải hoàn thành trong nửa tiếng đồng hồ 
này; phòng trọ của gã rộng chưa được năm mét vuông, một cái giường đã chiếm nửa diện tích; 
bên dưới cửa số là chợ rau, hàng ngày chưa đến bốn giờ sáng đã bắt đầu huyên náo ầm ï, tối thì 
lại có chợ đêm, những người ăn đêm cứ phải làm ầm ï lên đến một hai giờ sáng mới chịu thôi. 


Nếu rời khỏi Thượng Hải, cuộc sống của gã có lẽ sẽ tốt hơn phần nào, nhưng tạm thời Trác 
Mộc Cường Ba chưa muốn đi. Gã cũng không nói những chuyện mình đã gặp phải hơn một 
tháng nay với những người thân, mà chỉ liên hệ với một số bạn bè làm ăn trong quá khứ, hụ 
vọng mình ngã ở đâu thì có thể dựa vào đôi bàn tau mà đứng lên ở chính nơi đó. Gã còn hụ 


Trang 1.166/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vọng có thể nghĩ được cách gì đó giúp những công nhân cũ, đã vì gã mà mất đi nguồn thu nhập 
nuôi sống gia đình. 


Nhưng bạn bè làm ăn trên thương trường đa phần đều là hạng chỉ nói chuyện làm ăn, khi đã 
mất đi vốn liếng và địa vị, đồng thời anh cũng mất đi quyền lợi nói chuyện với họ một cách bình 
đẳng. Hầu hết những người đó đều tỏ ú, nếu cuộc sống của Trác Mộc Cường Ba gặp khó khăn, 
bọn họ có thể viện trợ nhân đạo một khoản, còn việc gã muốn phát triển công tụ trở lại và giúp 
đỡ đám công nhân cũ kia thì lại là chuyện khác. Thị trường ngày nay đã không còn là thị trường 
mà Trác Mộc Cường Ba độc bá thiên hạ như thuở trước nữa rồi, gã định dựa vào cái gì để mà 
đứng lên trở lại được chứ? Nếu không có những hạng mục đầu tư tốt nhất, công tụ căn bản 
không thể sinh tồn nổi, gã sẽ lấy gì ra mà nuôi sống đám công nhân viên chỉ biết dựa sào sự cứu 
tế kia chứ? Các bạn bè trên thương trường đều cho rằng, tạm thời họ chưa nhìn thấy tiền đồ 
phát triển của Trác Mộc Cường Ba, thế nên không cần thiết phải đầu tư kiểu không lợi nhuận 
như thế... Còn Tử kỳ lân à? Khi họ tận mắt nhìn thấu, tận tau sờ thấy Tử k lân rồi hãy nói. 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới gia đình, tuy rằng nhà gã không phải là không có tiền, gần như tùu 
tiện nhặt một món đồ lên cũng đáng giá cả chục nghìn NDT rồi, nhưng những thứ đó đều không 
thuộc về Trác Mộc Cường Ba, thậm chí còn có nhiều thứ không thuộc về gia đình nữa, chúng 
thuộc về nhà nước, gọi là quốc bảo, những thứ ấy, chỉ có thể đặt trong nhà, một khi xuất hiện 
trên thị trường, người bán ắt sẽ bị truu cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, những người thân mà 
gã có thể nghĩ tới chỉ còn ba người, một là giáo sư Phương Tân, một là Mẫn Mẫn, còn một 
người nữa là Anh (vợ cũ Trác Mộc Cường Ba), cả ba người này gã đều không thể mở miệng nhờ 
giúp đỡ được. Lẽ nào lại bảo thầu giáo đầu tư vốn cho mình? Trác Mộc Cường Ba còn chẳng 
dám nghĩ đến điều đó nữa, còn muốn thầy giáo làm gì nữa đâu, vì gã, giáo sư Phương Tân đã vất 
vả không quản ngày đêm, gãy cả một chân, thậm chí lúc gã rời khỏi bệnh viện, giáo sư vẫn còn 
thịt của thầy giáo mình mới chịu buông tha hay sao? Gia cảnh Mẫn Mẫn rất khá, nhưng nước xa 
không cứu được lửa gần, càng nghiêm trọng hơn là hai ba tháng nay cô đều cố ý tránh mặt gã, 
đến giờ Trác Mộc Cường Ba cũng vẫn không rõ mình đã nói gì hay làm gì có lỗi với cô. Còn 
Anh, với cô thì lại càng không thể được, tuy rằng chắc chắn Anh sẽ giúp đỡ gã, nhưng mà... 


Tiếng nức nở buồn bã của những công nhân viên cũ trong điện thoại vẫn văng vắng bên tai Trác 
Mộc Cường Ba, nhưng bản thân gã trong nhất thời cũng không sao thay đổi được điều gì. Gã trở 
nên trầm luân, tỉnh thần sa sút. Hàng ngày, sau hai giờ sáng, đêm khuya, tâm trí cũng tĩnh lặng, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn không sao ngủ được, gã bắt đầu phản tỉnh, hay là những điều gã 
đã làm trước đây thực sự đều là sai lầm? Tại sao Anh phải đưa con gái rời xa gã? Đó là công tụ 
của gã, vậu mà gã lại rất uên tâm giao cho người khác quản lý, đúng như giáo sư Phương Tân 
vẫn nói, gã quá dễ dàng tin vào người khác, thế nhưng tại sao những người gã tín nhiệm như 
thế, lại đều phản bội gã, rốt cuộc là gã đã sai ở chỗ nào? Phải làm thế nào, mới là chính xác, 
đúng đắn đây? Gã nghĩ rất lâu, rất lâu mà cũng không nghĩ ra được điều gì, chỉ thấy dường như 
mình sắp suy sụp đến nơi... 


Trác Mộc Cường Ba không vì vậy mà bỏ cuộc, trước mắt, gã đang nghĩ cách làm sao liên lạc 
được với Đồng Phương Chính, nhất định gã phải đối mặt nói chuyện với anh ta một lần. Công tụ 
của gã phải đóng cửa, Đồng Phương Chính tự mở công tụ riêng, tất cả những điều đó đều có 
thể chấp nhận được, thế nhưng, anh ta cũng không nên đối đãi với những công nhân viên cũ 
như vậy chứ. Trác Mộc Cường Ba vẫn ôm một tia hụ vọng mong manh mong rằng Đồng 


Trang 1.167/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Chính có thể giải quyết một phần vấn để cuộc sống của những công nhân cũ đó. Nhưng 
Đồng Phương Chính sống chết cugx không chịu liên hệ với Trác Mộc Cường Ba, gã cứ gọi điện 
thoại liên tục, cuối cùng cũng đến một ngày, nhân viên trực điện thoại bảo gã để lại địa chỉ, đến 
lúc sẽ có người tìm gã liên lạc. Trác Mộc Cường Ba cứ ngỡ rằng minh đã thấy hụ vọng, không 
ngờ... gã lại bị thêm một lần đau đớn nữal 


Vừa đưa địa chỉ được hai hôm, đã có người tìm đến tận cửa, Trác Mộc Cường Ba gặp ở lối đi 
dưới nhà, một người mập lùn tóc húi cua. Trước tiên đối phương đưa mắt nhìn gã một lượt, tựa 
như đang nhớ lại gì đó, rồi cười tít mắt bước lên, hỏi: "Xin hỏi, có phải ông Trác Mộc Cường Ba 
không ạ? " 


Trác Mộc Cường Ba tưởng đó là người Đồng Phương Chính phái tới, lên khách khí đáp: "Đúng, 
tôi là Trác Mộc Cường Ba, anh là..." 


Người mập đó ra vẻ thần bí nói: "Tôi nghe nói, ông Trác đang tìm kiếm một ngôi chùa miếu gì 
cổ xưa lắm phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba cảnh giác quan sát đối phương, chuyện về Bạc Ba La thần miếu vô cùng bí 
mật, đến cả Đồng Phương Chính cũng chỉ biết gã đang tìm kiếm Tử kỳ lân mà thôi. Cũng có 
nghĩa là, tên mập này không có quan hệ gì với họ Đồng đó cả, nhìn bộ dạng của hắn, dường 
như đã nghe ngóng được chuyện mình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu ở đâu đó, giờ đến để 
thăm dò tin tức. Trác Mộc Cường Ba trực tiếp nói luôn: “Tôi có quen anh không nhỉ? " 


Tên mập đó bẽn lẽn cười nói: "Không quen, nhưng có điều tôi nghe nói ông Trác đây có nắm 
được một số thông tin liên quan đến ngôi chùa cổ đó..." 


Trác Mộc Cường Ba liền thẳng thừng cự tuyệt: "Xin lỗi, tâm trạng của tôi đang không được tốt 
lắm, giờ không muốn nói chuyện với anh. Tốt nhất là anh nên biến mất khỏi mắt tôi trước khi 
tâm trạng tôi tồi tệ hết mức chịu đựng thì hơn." Nói xong, gã liền quay người ổi luôn, chỉ để lại 
một cái bóng cho tên mập kia. 


Tên mập đó lầm bẩm nói: "Quả nhiên là rất khó tiếp cận, thất bại rồi mà vẫn còn cứng đầu như 
^ +1 
vậu. 


Giờ đây khi không có tiền, nói chuyện gì cũng chỉ là nói suông, tuy Trác Mộc Cường Ba không 
biết tin tức lộ ra từ đâu, nhưng gã cực kỳ căm ghét những kẻ nhiệt ti nfh tìm kiếm báu vật chỉ vì 
lòng tham kia. Gã trở về phòng, chỉ muốn sớm liên lạc được với Đồng Phương Chính, giải quyết 
vấn đề cuộc sống cho những công nhân viên gặp khó khăn. Gọi điện mãi, nhưng bên kia vẫn 
yêu cầu gã đợi thêm. 


Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày sau, cuối cùng lại có một người tìm đến tận cửa. Thật 
không ngờ, lần này lại là một người Trác Mộc Cường Ba không quen biết, người đàn ông trung 
niên áo quần chỉnh chu này tự xung là người nuôi dưỡng chó ngao, họ Kim, tên là Bất Hoán. 
Trác Mộc Cường Ba lịch sự mời ông ta vào phòng. Người khách lạ nâng cặp kính gọng vàng lên 
quan sát kỹ lưỡng căn phòng nhỏ nơi Trác Mộc Cường Ba thuê trọ, rồi lại đưa mắt nhìn gã, chỉ 
thấy áo quần vải xanh, giàu thể thao dính đầy bùn, tóc rối bời, râu ria lởm chởm, bèn lắc đầu 
nói: "Ôi chao, ông chủ Trác từng một thuở giàu sang bậc nhất mà ở nơi nàu hay sao? Không 
phải là cố Ú giả ngheo trước mặt chúng tôi đấy chứ? " 


Trang 1.168/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba thản nhiên đáp: "Ông xem tôi có giống như người giả bộ không? Ông xưng 
là nười nuôi chó ngao, vậy thì có gì cứ nói thẳng ra đi.: 


Kim Bất Hoán gật đầu: "Được, sảng khoái lắm, ông chủ Trác quả không hổ là người làm ăn. Tôi 
nói thẳng ra vậu, tôi đại diện cho bốn mươi hai hộ nuôi chó ngao giống đặc biệt ở Thượng Hải 
này đến tìm ông..." 


Trác Mộc Cường Ba lạnh toát người, không ngờ bọn họ lại tìm được đến đây. Sau khi công tụ 
xin phép được phá sản, tất cả các khoản nợ đều do ngân hàng ủy thác phân phối, những người 
tổn thất lớn nhất chính là những hộ nuôi dưỡng chó ngao giống ở cấp dưới này. Họ đã trả giá 
trên trời để mua về một lũ chó con bình thường, còn kế hoạch mua lại mà công tụ đã hứa thì 
không hề được thực thi. Thì ra, người này, không ngờ là đến để đòi nọ 


Tuy nói sau khi xin phép phá sản, món nợ hơn hai chục triệu sẽ tự động hủy bỏ, nhưng về mặt 
đạo nghĩa, bất luận thế nào Trác Mộc Cường Ba cũng không thể chấp nhận được điều ấy. Gã đã 
biết, giá một con chó ngao giống không phải con số nhỏ, đối với gia đình khá giả một chút cũng 
đã là đòn giáng, nếu là gia đình hoàn cảnh khó khăn, gã thậm chí còn không dám tưởng tượng 
cuộc sống của họ sau này sẽ như thế nào nữa. Kim bất hoán thấy tình trạng hiện nay của Trác 
Mộc Cường Ba, bản thân cũng thấy ngại mở miệng, ông ta gãi gãi đầu nói: "Đằng nào cũng đã 
đến đây, thôi thì tôi cũng mang lời của mọi người nói ra vậu. Ông chủ Trác, tuy rằng hiện nay có 
lẽ ông sống cũng tương đối khốn đốn, nhưng mà, hành vi... lừa đảo của công tụ các ông đã 
khiến rất nhiều gia đình và cá nhân còn sống thảm hơn ông bây giờ gấp mười mấy lần ấy chứ. 
Chỉ riêng một điểm này thôi, ông đã phải cho những hộ nuôi chó ngao chúng tôi một lời giải 
thích rồi." 


Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậy, anh áy náy nói: "Tôi hiểu cảm nhận của mọi người, 
thật lòng tôi rất xin lỗi. Lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng công tụ chúng tôi như thế, bản 
thân tôi từng là người lãnh đạo cao nhất công tụ, khụ... trách nhiệm này, tôi không thể đùn đẩy 
cho ai được. Tôi cũng rất hụ vọng có thể cho những khách hàng đã bị tổn thất một đáp án khiến 
họ hài lòng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bồi thường cho họ. Ông nói đi, bâu giờ mọi người 
cần tôi làm gì? " 


"Việc này..." Kim Bất Hoán hiển nhiên không ngờ con người trước đây từng là tổng giám đốc 
một công tụ lớn này lại dễ nói chuyện như thế, thái độ còn hết sức thành khẩn nghiêm túc nữa. 
Ông ta vốn đến là để đòi nợ, nhưng nhìn bộ dạng này của Trác Mộc Cường Ba, có vẻ như muốn 
gã nôn ra khoản tiển kia là điều không thể. Kim Bất Hoán nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: "Nói 
thực với ông, ông chủ Trác ạ, tôi vốn đại biểu cho mọi người đến đòi lại khoản nợ kia, nhưng với 
tình hình trước mắt của ông, đề nghị nàu dường như không được thực tế cho lắm. Tôi tin là ông 
có thành ú xin lỗi mọi người. Như vậy đi, hay là ông đích thân đi với tôi một chuyến, nói mấy 
câu nhận lỗi với mọi người, tôi nghĩ đám người chúng tôi cũng không phải là hạng không biết nể 
nang gì, không hiểu ý ông chủ Trác như thế nào? " 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm đáp: "Không được, tôi không thể đi với ông, tôi còn phải ở đây 
đợi một người quan trọng. Tôi cũng hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết khó khăn cho các 
công nhân viên và những hộ nuôi chó như các vị, thế nên mấy ngày này tôi không thể đi đâu 
được. Khu khụ..." Trác Mộc Cường Ba dạo này đã không còn ho nữa, giờ nhất thời cuống lên, 
lại ho sù sụ. Kim Bất Hoán nói: "Ừm, nếu ông chủ Trác cảm thấu không tiện đi, để tôi nghĩ xem 
nào... Ông viết cho tôi một bức thư được chứ, tôi cần một bức thư xin lỗi chính thức của ông." 


Trang 1.169/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba sảng khoái nói: "Được, tôi còn có thể đảm bảo với mọi người, khụ, nếu tôi 
xâu dựng lại được công tụ, tôi sẽ đền bù tất cả những tổn thất mà công ty chúng tôi gây ra cho 
những hộ nuôi chó các vị. Khụ khụ..." Gã cầm bút viết một bức thư xin lỗi, đồng thời hỏi rõ các 
khoản nợ, trực tiếp viết thành một tờ giấy nợ, kú tên mình bên dưới. Làm như vậy gã đã tự chặn 
đường lui của chính mình, nhất định gã phải trả món nợ này, đây chính là tín điều làm người của 
gãi 


Kim Bất Hoán cầm thư xin lỗi và giấy nợ, không ngớt gật đầu, rồi xé ngay tờ giấu nợ Trác Mộc 
Cường Ba viết cho mình trước mặt gã, nghiêm nghị nói: "Được! Tôi tin ông, tôi cũng là người 
làm ăn, ông chủ Trác có hào khí và tự tin như vậy, tin rằng ông nhất định sẽ quật khởi trở lại 
Những chuyện xưa thôi không nhắc tới nữa, tôi chỉ người làm ăn nhỏ, nhưng nếu ông mở lại 
công tụ, tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Tạm biệt! ” 


Kim Bất Hoán đã đi rất xa, Trác Mộc Cường Ba mới sực nghĩ tới một vấn đề: Sao ông ta tìm 
được đến nơi gã ở trọ nàu chứ? Chính là vấn để mà Trác Mộc Cường Ba nghĩ mãi cũng không 
hiểu này đã mang đến phiền phức rất lớn cho gã, lúc nàu, gã không sao tưởng tượng được, Kim 
Bất Hoán mới chỉ là khởi đầu, hơn nữa còn đại biểu cho nhóm những hộ nuôi cho ngao tổn thất 
tương đối nhỏ. 


Ở căn nhà trọ ấu, Trác Mộc Cường Ba chưa đợi được Đồng Phương Chính thì đã có hết đợt nàu 
đến đợt khác những hộ nuôi chó ngao đến tìm. Công tụ Thiên Sư của gã đã phá sản, mà trong 
hợp đồng ban đầu kú kết cũng không ghi rõ tiêu chuẩn giám định của chó ngao giống, họ là 
những người bị hại vô tội nhất, thậm chí một đồng tiền bồi thường cũng không có. Nhìn những 
người quần áo lam lũ, cả nhà dắt díu nhau đến tìm mình, Trác Mộc Cường Ba lặng ngắt không 
nói gì. Thôi thì đủ các loại người, có người chửi rủa sa sả, có người khóc lóc ỉ ôi, đòi bán con bán 
cái trước mặt gã, lại có người cắt tay tự sát nữa. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ chịu đựng đủ lời 
chửi bới, đủ lời nguyền rủa ác độc, và cả những hành vi xâm phạm làm nhục nhân cách gã nữa. 
Nhìn ánh mắt phẫn hận của lũ trẻ con, vẻ thê lương buồn thảm của những người đàn ông, đàn 
bà, nét mặt bi phẫn mà bất lực của những người cao tuổi, gã bỗng dưng thấy sợ hãi, không có 
dũng khí đối mặt với cảnh khốn cùng nàu. 


Chẳng mấy chốc, những người xung quanh đều phát hiện ra, có một đám người vây chặt một 
người đàn ông cao lớn, người đó mặt mày gầy quộc, hình dung tiểu tụy, hơn nữa còn không 
ngừng ho sù sụ, giống như một người bệnh lao sắp chết đến nơi rồi vậu. Mỗi ngày ra ngoài, 
người đó đều phải khom lưng cúi mình, rất nhiều cà chua thối, hồng thối, trứng gà, bùn đất bay 
rào rào về phía gã. Cả lũ trẻ con xung quanh cũng học theo nhặt đá ném người đó, dù sao thì gã 
cũng đâu đánh trả lại... ức hiếp những người không đánh trả thì dường như là một điểm chung 
của loài người. Cư dân xung quanh đều không biết xảy ra chuyện gì, tại sao những người kia lại 
đòi đánh đòi giết người đàn ông cao lớn ấu, khi hỏi rõ sự tình, ai nấy đều lắc đầu thở dài: "Tạo 
nghiệt mài ” 


Trang 1.170/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 36 - Sụp Đổ Hoàn Toàn 


Khoảng thời gian tiếp sau đó trở thành những ngày tháng dày vò nhất trong đời Trác Mộc 
Cường Ba. Mỗi ngày đều bị những âm thanh phẫn nộ pha lẫn thê lương bao vây, dường như 
không lúc nào ngơi suốt hai tư tiếng đồng hồ; trên cửa bị bôi đầu các thứ ô uế bẩn thỉu và những 
dòng chữ đỏ như máu; dù đi tới đâu, cũng có người đuổi theo chửi mắng gã, đánh gã, khóc lóc 
với gã, cầu xin gã... Trác Mộc Cường Ba, người đàn ông cao một mét tám vạm vỡ ấy, không 
ngờ lại bị người ta vây trong căn phòng nhỏ chưa đầu năm mét vuông mà không dám ra ngoài. 
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, gã đã gàu đi trông thấu. 


Trác Mộc Cường Ba ấn nhẫn chịu đựng những lời nhiếc móc, trong lòng vẫn không ngừng tự 
trách bản thân, tinh thần bị giàu vò, nhưng từ đầu chí cuối gã vẫn không nghĩ được, tất cả những 
chuyện ấy rốt cuộc tại sao lại xảy ra. Cho đến một hôm, một nhân viên cũ không quản ngại 
đường xa tìm đến căn nhà nhỏ gã thuê trọ, Trác Mộc Cường Ba mới vỡ lẽ. "Tổng giám đốc 
Trác, anh ở đây thật à? Anh vẫn ở đây làm gì chứ? Mau chạy đi! Có người đã đưa địa chỉ nàu của 
anh lên mạng, còn cố tình ghi rõ thân phận người chịu trách nhiệm pháp lú của Công tụ Thiên 
Sư trước đây của anh nữa, thêm vào có mấy trang mạng khoa trương thổi phỏng lên, giờ tin đồn 
đã lan đi khắp nơi rồi, tất cả các hộ nuôi chó ngao trên toàn quốc đều đang đến đây cả đấy. 
Khoản nợ hai chục triệu đó, chỉ là con số tuyên bố ra lúc xin tòa án cho phá sản thôi, kỳ thực 
không biết lúc đó đã nợ bao nhiêu tiền rồi, phúc lợi đãi ngộ của tất cả công nhân viên năm đó 
đều tăng lên gấp đôi hoặc hơn cơ mà. Tổng giám đốc Trác, anh nghĩ thử xem, điều đó phải đổi 
bằng bao nhiêu gia đình thê lý tử tán, tan cửa nát nhà chứ? Đám người kia coi như là còn văn 
minh, những đám tới sau, mới là những người bị hại thê thảm nhât, tin tức bị bít kín nhất. Bọn 
họ chẳng biết gì hết, chỉ biết anh chính là người chịu trách nhiệm; giờ họ đã chẳng còn gì nữa 
rồi, không đến tìm anh để than nghèo kể khổ đòi nợ đâu, mà là đến để liều mạng đấy! Tổng 
giám đốc Trác, anh không hề biết gì cả, đây không phải lỗi của anh, hậu quả này không nên do 
anh gánh chịu mới phải! " 


"Chạy? " Trác Mộc Cường Ba cười thê thảm, “Chạy đi đâu bây giờ? Những người đó tín nhiệm 
công tụ chúng ta nên mới mua chó ngao giống do chúng ta cung cấp, giờ đây họ thê lụ tử tán, 
tan cửa nát nhà, thế mà tôi lại chạu sao? Trách nhiệm này tôi không nên gánh vác, vậy thì, cũng 
phải có người gánh vác trách nhiệm này chứt Ai? Ai đứng ra gánh vác trách nhiệm này đây? ” 


Người công nhân cũ lầm bẩm nói: "Anh đừng nổi nóng, tổng giám đốc Trác, tôi biết tâm trạng 
anh không dễ chịu chút nào. Nói thực lòng, chiêu nàu của giám đốc Đồng cũng tuyệt tình quá, 
hợp đồng khi ấu chế định tương đối tỉ mỉ, giờ đây công tụ phá sản, những hộ nuôi chó ngao đó 
căn bản không thể kiện cáo được bất cứ ai, cảm bản hợp đồng đó, dù kiện thế nào thì họ cũng 
thua thôi. Tình cảnh của họ đúng là rất thê thảm, chúng ta có thể thương hại họ, nhưng mà, 
tổng giám đốc Trác, anh cứ nhẫn nhục chịu đựng họ xỉ vả như vậy cũng có tác dụng gì đâu chứ. 
Nếu thực lòng anh muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ những công nhân viên cũ như chúng tôi... vậy thì 
xin anh hãy đứng dậy đi! Chỉ cần tổng giám đốc Trác vung tau hô một tiếng, những người cũ 
như chúng tôi ắt sẽ đều theo anh, chúng ta làm lại từ đầu... Tổng giám đốc Trác, tôi... tôi theo 
anh mười năm rồi... tìm chó ngao giống, khai thác thị trường, xây dựng cơ sở, khó khăn gì mà 
tôi chưa vượt qua chứ? Hỏi đó, bọn tôi ngày ngày thấy anh cũng lao động với các nhân viên, 


Trang 1.171/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta làm hăng say biết nhường nào! Tổng giám đốc Trác, chỉ cần anh không ngã xuống, thế 
nào chúng ta cũng có ngày đứng lên được! Tổng giám đốc Trác, nah nói câu gì đi chứ..." người 
công nhân cũ cứ nói mãi, nói mãi, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Trác Mộc 
Cường Ba ôm chặt bờ vai anh ta, hồi lâu sau cũng không nói được lời nào. 


Bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu giọng nói, bao nhiêu nguyện vọng, tất cả đều quấy tung lên thành 
một đống trong óc Trác Mộc Cường Ba, khiến lòng gã đau như dao cắt, đầu muốn vỡ tung ra, 
chỉ trong vòng một hai tháng ngắn ngủi, gã đã nếm đủ lòng người ấm lạnh, gã không thể tiếp 
tục chịu đựng được nữa. Từ đầu chí cuối gã vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Đồng Phương Chính 
lại làm như vậy, tại sao, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt gã đến thế? Đó có còn là Đồng 
Phương Chính mà gã đã quen biết nữa hay không? Một đêm mưa to như thác, gã chạy đến cửa 
Công tụ Nuôi luyện chó ngao Phương Chính mà gào lên: "Đồng Phương Chính! Tại saol Tại sao 
anh lại làm như vậy với tôi! Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ! Anh ra đây! Tại sao anh 
trốn tránh không muốn gặp tôi! Anh ra đây!..." Chỉ có cơn mưa lạnh vô tình đáp trả lại tiếng hét 
của gã. 


Rồi sau đó, gã đổ bệnh... 


Một loạt đòn giáng liên tiếp đã khiến người đàn ông có tấm thân như sắt thép này ngã bệnh. 
Người đàn ông đã từng băng qua rừng mưa nhiệt đới, leo núi tuyết, xuống mộ cổ, chạm vào đủ 
thứ cơ quan bẫy rập, bất cứ hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc nào cũng không thể khiến gã gục ngã, 
cuối cùng cũng ngã bệnh! Người bạn hợp tác mà gã thành tâm đối đãi, coi như anh em đã bán 
đứng gã! Gã thực không sao hiểu nổi, người bạn mà gã hiểu rõ, đã quen biết nhiều năm kia, sao 
lại đột nhiên trở mặt vô tình, dùng kế tàn độc, ép buộc gã đến nước cùng đường tuyệt lộ như 
thế. Nhưng, chuyện xảy ra tiếp sau đó, Trác Mộc Cường Ba lại càng không thể ngờ đến... 


Trác Mộc Cường Ba nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Thượng Hải, một mình ngửa 
mặt lên trần nhà. Gã nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, nếu không phải trước đâu đã mua bảo hiểm 
ụ tế, e rằng giờ đâu cả tiền nằm viện gã cũng chẳng trả nổi nữa. 


Một bác sĩ trẻ đeo kính cảm bệnh án đến trước giường Trác Mộc Cường Ba, cất tiếng hỏi: "Ông 
Trác phải không? Là thế này, lát nữa chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông, hụ vọng ông có 
thể hợp tác. " 


"Cái gì mà xét nghiệm? " Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra, "Tôi chỉ bị cảm nặng, giờ đã đỡ 
nhiều rồi, sao còn phải xét nghiệm nữa? " 


Người bác sĩ trẻ giải thích: "Ông Trác, là thế nàu, chúng tôi phát hiện máu của ông có chút bất 
thường, để xác định nguyên nhân căn bệnh, chúng tôi dự tính sẽ xét nghiệm tủu sống cho ông. 
Đây chỉ là phẫu thuật rất nhỏ, đảm bảo sẽ không gây bất cứ tổn thương gì cho ông cả. Một khi 
xác định được nguyên nhân căn bệnh rồi, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại phương án trị liệu, cũng là 
để ông sớm ngày bình phục thôi." 


Sau khi rút tủy, mãi vẫn chưa thấu các bác sĩ trả lời, Trác Mộc Cường Ba lấu làm khó chịu, chuẩn 
bị xuất viện, thì lúc nàu một vị bác sĩ họ Đại mới ngập ngừng hỏi: "Ong Trác, ông có một mình 
thôi à? Gia đình có người thân nào đến không? " 


Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, gã cũng biết, bác sĩ trong bệnh viện hỏi bệnh nhân có người 
thân nào ở đây không, điều nàu chẳng phải là tin tốt lành gì, ngữ khí bỗng trở nên nặng nề: 


Trang 1.172/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Không có, tôi chỉ có một mình ở Thượng Hải, có chuyện gì, anh cứ trực tiếp nói với tôi là được! 
Đừng vòng vo tam quốc nữa, có chuyện gì, tôi có thể chịu đựng được hết? Lẽ nào có u bướu gì 
hả? Hay là, tôi đã bị bệnh AIDS? " 


Thấy bác sĩ đại hơi do dự, Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Nếu không có chuyện gì, vậy thì tôi làm 
thủ tục xuất viện đây." 


Khi ấu, bác sĩ Đại mới nói: "Ong Trác Mộc Cường Ba, với cương vị là bác sĩ điều trị của ông, tôi 
có nghĩa vụ phải thông báo với ông rằng, thông qua kết quả phân tích tủ sống, chúng tôi sơ bộ 
chấn đoán, ông mắc chứng tế bào máu biến dị ác hóa." 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra mấy giâu, rồi mới hỏi: "Thế... thế nghĩa là sao? " 
Bác sĩ Đại đáp: "Nói cách khác, chính là... ông bị... ung thư máu." 


Máu trong người Trác Mộc Cường Ba như sôi lên cuồn cuộn, quả tim đập "bình bình bình" như 
muốn phát cuồng. Ung thư máu! Chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta phải kinh khiếp... Bác sĩ 
Đại cúi đầu nói tiếp: "Có lẽ tôi nên dùng phương pháp biểu đạt uuền chuyển hơn, nhưng dù như 
thế nào, cũng đều là một kết quả đó, tôi cho rằng, trực tiếp nói thẳng ra với anh vẫn tốt hơn, 
Hơn nữa, theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi, đây là loại hình ung thư máu mới nằm ngoài 
phạm vi hiểu biết của y học hiện nay. Chúng tôi... ừm... có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với ca 
bệnh như thế này." 


Trác Mộc Cường Ba đờ người ra, xưa nay gã chưa từng nghĩ đến, mình và chữ "ung thư" sẽ có 
liên hệ với nhau, lại còn là một dạng ung thư máu hoàn toàn mới, đến cả bệnh viện nổi tiếng 
hàng đầu như ở đâu cũng mới lần đầu tiếp xúc nữa chứ. Gã không sao hiểu nổi, thân thể mình 
như thế này, sao lại "có duyên" với bệnh ung thư được cơ chứ. Lẽ nào, lần này đúng là gặp tai 
nạn khó thoát rồi? 


Kế đó, bác sĩ Đại lại nói rất nhiều, toàn là những lời mấy vị bác sĩ ở bệnh viện Lahsa đã từng nói 
với Lạt ma Á La và mấy người khác, đại là mong gã phối hợp với bệnh viện triển khai công 
việc, gắng hết sức điều trị, còn có thể miễn phí trị liệu, dù sao thì đây cũng là một căn bệnh 
hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có báo cáo y học nào cả ở trong và ngoài nước nhắc đến. 


Trác Mộc Cường Ba nghe nửa hiểu nửa không, nhất thời gã đã mất đi năng lực tư duy, hồi lâu 
sau mới có phản ứng, lầm bẩm nói: "Căn bệnh... căn bệnh này của tôi, có chữa được không? " 


Bác sĩ Đại đáp: "Ờ, chuyện này thì tôi rất khó đảm bảo với anh, vì những triệu chứng xuất hiện 
trên người anh chúng tôi cũng chưa gặp bao giờ. Trước mắt, để xử lý những ca bệnh tương tự, 
chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp thay tủy sống và hóa trị liệu. Hiện nay, việc trị liệu 
bệnh máu trắng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những năm 90 rồi, tỉ lệ sống là năm mươi phần 
trăm. Đương nhiên, tỉ lệ chữa khỏi ở một số loại hình bệnh máu trắng còn có thể cao hơn một 
chút nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba biết, tỉ lệ chữa khỏi mà bác sĩ nói, là chỉ tỉ lệ sống sót sau năm năm quan 
sát kể từ khi kết thúc điều trị. Như vậy mà chỉ có 50% còn bệnh mà gã mắc, lại là một loại hình 
cả bác sĩ cũng chưa từng thấy bao giờ, tỉ lệ sống sót liệu có bao nhiêu chứ? 10% 20%? Gã nghĩ 
tới đâu, liên hỏi luôn. Bác sĩ Đại lắc đầu: "Tôi không dám khẳng định, nhưng bệnh tình của anh 
đã nghiêm trọng lắm rồi, có thể cầm cự đến lúc này, thậm chí là khiến tôi kinh ngạc trước tình 


Trang 1.173/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trạng sức khỏe của anh đấy." 


Trác Mộc Cường Ba ngây ra, nói như vậy có khác nào bảo với gã rằng, bệnh của anh hết chữa 
được rồi, ở lại cho chúng tôi làm thí nghiệm đi! Bác sĩ Đại cũng biết mình lỡ lời, vội bổ sung: 
"Nhưng, dù chỉ có một phần trăm, một phần nghìn, một phần vạn hụ vọng, anh cũng phải kiên 
trì!" 


Trác Mộc Cường Ba xua tay nói: "Bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu tôi không tiếp nhận điều trị, 
thì còn sống được bao lâu nữa? " 


Bác sĩ Đại nhìn gã với ánh mắt cảm thông, trầm giọng nói: "Nếu dựa theo tình trạng của anh 
bây giờ, có thể sống được hơn một năm nữa là kỳ tích rồi." 


"Một năm, thì ra, tôi chỉ còn một năm nữa thôi sao? " Trác Mộc Cường Ba chán ngán ủ dột qua 
người đi. Bác sĩ Đại vội cuống quứt nói: "Anh Trác, anh thật sự không suy nghĩ gì về đề nghị của 
tôi sao? Nếu anh chịu nghĩ một chút, anh sẽ thấy mình làm vậy là cống hiến cho toàn nhân loại 
đấy." 


Bác sĩ Đại không nói thì còn đỡ, nói vậy, Trác Mộc Cường Ba thật chỉ muốn kéo anh ta xuống 
dân cho một trận, cống hiến cho toàn nhân loại ư? Dựa vào cái gì mà muốn hụ sinh một mình 
tôi để cống hiến cho toàn nhân loại chứ! Bác sĩ Đại thấy Trác Mộc Cường Ba kiên quuết không 
chịu, đành thở dài vỗ vỗ lên lưng gã nói: "Thôi... anh về nhà bảo vợ nấu cho mấy món ngon, đi 
du lịch, thăm thú mọi nơi, hưởng thụ cuộc sống ởi vậy! " 


Trác Mộc Cường Ba thật lòng chỉ muốn chửi cho anh ta mấy câu, "Có cái kiểu nói chuyện như 
vậu sao? Anh làm bác sĩ cái rắm chó gì thế? ” nhưng cuối cùng, gã vẫn nhẫn nhịn. "Hưởng thụ 
cuộc sống ởi vậu..." gã trầm ngâm lặp lại câu nói đó, thân tâm đều quá mệt mỏi, vốn chỉ muốn 
khóc rống lên, nhưng kết quả thành ra một nụ cười thê lương méo xệch. 


Trác Mộc Cường Ba kéo lê bước chân nặng nề ra đến đại sảnh bệnh viện, ngửa mặt lên nhìn 
mái vòm, thấy bên trên dán đầy gạch men sứ ghép thành hình chúa Jesus, Đức mẹ Maria và các 
thiên sứ. Trác Mộc Cường Ba thầm đau đớn nói: "Lẽ nào, thực sự là trời muốn giết ta? Rốt cuộc 
mình đã làm sai chuyện gì chứ? ” 


Đúng khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba đặt chân bước ra khỏi bệnh viện, gã đột nhiên nhớ lại 
ánh mắt kiên quyết của Lữ Cánh Nam lúc chia tay, cô nói với gã "hãy bảo trọng”, tại sao cô lại 
nói câu ấy? Lẽ nào cô đã biết được điều gì đó rồi sao? Cô biết từ lúc nào? Gần đây gã chỉ nằm 
bệnh viện hai lần, một lần là hơn nửa năm trước, lần đó ngoài truyền máu cho Mẫn Mẫn, còn 
làm gì nữa nhỉ? À! Đúng là lản đó! Phải rồi, mình mắc bệnh ung thư máu thời k cuối, sao bản 
thân lại hoàn toàn không có cảm giác gì thế nhỉ? Điều này hoàn toàn không hề phù hợp với 
những lú thuyết của y học hiện đại một chút nào cả. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu ra, từ "cổ độc" mà Lữ Cánh Nam hết lượt này tới lượt 
khác nhấn mạnh nghĩa là gì... Gã đã trúng phải cổ độc. Gã cũng nhớ lại nét mặt của Lạt ma Á 
La khi thấy mình ngâm trong hồ nước, đó tuyệt đối không phải niềm hân hoan vì đã trị dứt 
bệnh, mà ngược lại còn có chút gì đó nặng nề hơn. Cổ độc mà gã trúng phải căn bản chưa được 
giải trừ đi hết, mà đã ăn sâu vào cốt tủy, từ đó đến nay vẫn không ngừng gặm nhấm sinh mạng 
của gã! Đội trưởng Hồ Dương về sau đã từng nhắc đến, lúc băng qua núi tuyết, vì một lú do gì đó 
mà Lữ Cánh Nam không thể để chậm trễ thêm một năm, chắc là vì một người nào đó, hóa ra 


Trang 1.174/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kẻ ấy không phải ai khác, mà lại chính là gã! 


Lạt ma Á La, Lữ Cánh Nam, bọn họ đã biết gã là người trúng cổ độc, cũng biết gã không còn 
sống được bao lâu nữa, nhưng đồng thời họ cũng bó tay không biết phải làm sao, và cũng biết ụ 
học hiện đại sẽ không thể làm gì trước thứ cổ độc quái ác nàu. Đâu cũng là nguyên nhân tại sao 
Lữ Cánh Nam nôn nóng muốn tìm được Bạc Ba La thần miếu như vậu, không chỉ vì ngày tháng 
của gã chẳng còn được bao lăm, mà còn bởi cô hụ vọng có thể tìm được phương pháp chữa trị 
cho gã trong thân miếu! Trác Mộc Cường Ba tưởng chừng như mặt đất dưới chân trầm hẳn 
xuống, thì ra mình không còn bao nhiêu ngày tháng trên đời này nữa rồi! 


“Toét..." tiếng còi xe làm gã giật mình sực tỉnh, Trác Mộc Cường Ba vất vả né tránh mấy chiếc 
xe lao tới, bản thân gã cũng không hiểu làm thế nào mà gã về được căn phòng nhỏ đó, tựa hồ 
những lời mắng nhiếc, những cú đánh đập kia đều không gợi cho gã bất cứ cảm giác gì. Những 
thứ ô uế bẩn thỉu ném lên mình, gã cũng coi như không thấy. Mấy ngày liền, gã đi khắp các 
bệnh viện ở Thượng Hải, đáp án vẫn giống hệt như nhau: gã bị ung thư giai đoạn cuối, chẳng 
sống được bao lâu nữa, nếu ở lại thì được miễn phí trị liệu, làm vật thí nghiệm cho y học, còn 
muốn về nhà thì cứ về mà ngoan ngoãn chờ chết. Gã vẫn còn một năm nữa, một năm thì làm 
được những gì chứ? Trác Mộc Cường Ba cần được nói chuyện, gã rất muốn tìm một người chịu 
lắng nghe tâm sự của mình, nhưng tìm người đó ở đâu đây? Gã nhớ đến những người thân, cha, 
mẹ... không thể nói, Mẫn Mẫn... ừm, con nhỏ đó... Anh... cuối cùng khi không thể chịu đựng 
được nữa, gã cầm chiếc điện thoại lên tay, chỉ tiếc là, đầu dây bên kia mãi vẫn không có ai nghe 
máu. Một lần, hai lần, ba lần... âm bận trong điện thoại vang lên liền mấy tiếng đồng hồ, bàn 
tau Trác Mộc Cường Ba đã không còn sức mà giơ điện thoại lên nữa. Gã dựa người dưới cửa sổ, 
ngồi sát vào tường, bên ngoài vừa tối vừa lạnh, trong lòng vừa buồn vừa khổ, bên cạnh không có 
lấu một người để dốc bầu tâm sự. Gã có cảm giác, mình như thể một đứa con côi bị vứt bỏ giữa 
chốn hoang dã, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bầu trời tang tóc, thú rừng vây quanh, vậu mà còn 
muốn giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn kia nữa chứ, thật nực cười, thì ra ốc còn chẳng 
mang nổi mình ốc. Trong một đêm, hai bên tóc mai của Trác Mộc Cường Ba đã lấm tấm điểm 
bạc, cả con người gã, dường như cũng hoàn toàn biến đổi... 


Trác Mộc Cường Ba gọi điện thoại, tìm bạn cũ vay hai mươi nghìn NDT. Đổi lại là lúc trước, gã 
không bao giờ mở miệng vay bạn bè số tiền như thế, nhưng giờ thì tấ cả đều chẳng còn nghĩa lý 
gì nữa. Gã muốn hưởng thụ cuộc sống này. Sống như thế nào mới coi là hưởng thụ đây? Trác 
Mộc Cường Ba cũng không rõ nữa. Trong thế giới của gã, cuộc sống, chính là liên tục khiêu 
chiến với những khó khăn tưởng chừng không thể chiến thắng được, gã đã từng vô số lần thành 
công, mà cho dù thất bại, thì cũng lập tức đứng lên được, mà còn đứng cao hơn trước, nhìn xa 
hơn trước khi bị vấp ngã nữa. Cho tới lần này, gã mới thực sự nếm trải mùi vị của thất bại, cảm 
giác thất bại triệt để ấy... trước ông trời, sức người sao mà nhỏ bé mong manh đến thế. Con 
người có thể đấu tranh với số phận, nhưng sức một người liệu có thể ngăn cản được ngọn núi 
lửa sắp bùng phát hay không? Không thể. Con người có thể khiêu chiến với cực hạn, vượt qua 
bản thân, nhưng sức một người liệu có thể khiến cả địa cầu ngừng quay hau không? Không thể. 
Con người có thể chiến thắng tất thảy đồng loại của mình, có lẽ còn có thể chinh phục tất cả 
những động vật khác nữa, nhưng với sức một người, có thể khiến bãi bể thành nương dâu, thời 
không xoay chuyển, trăng chuyển sao dời hay không? Không thể! Không thể! Không thể! 


Trác Mộc Cường Ba từng tin tưởng rằng, chỉ cần nỗ lực, thì nhất định có thể thành công, nhưng 
lần này, dường như đường hướng của gã đã sai lắm, Tử kỳ lân là một thần thoại, nó chỉ nên tồn 


Trang 1.175/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tại trong những câu chuyện cổ tích, người phàm không được khinh nhờn mà chạm đến. Trác 
Mộc Cường Ba nhớ lại một câu cách ngôn cổ xưa, đại ý nói rằng, thần thánh trên trời đã sáng 
tạo ra thế giới nàu, nhưng lại giấu bản tướng của nó đi, khiến người ta không nhìn thấu, nếu để 
con người phát hiện ra bản chất của thế giới nàu, thế chẳng phải người ấu đã trở thành thần rồi 
hay sao? Phàm có người nào muốn ởi tìm chân tướng, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Giờ đây, tất cả 
những gì gã đang làm, tựa hồ đang muốn bưng một câu chuyện thần thoại ra hiện thực rành 
rành, vì vậy, hiện thực ắt sẽ giáng trả cho gã một đòn vô tình, trời và người cùng oán hận, nhân 
thần thảy đều căm phẫn, tất cả đều vô tình tước đoạt mọi thứ gã từng sở hữu, đánh gã rơi xuống 
chốn địa ngục nhân gian không thể ngóc đầu lên nổi nữa. 


Mình đã mất gia đình, lại mất cả phương hướng để nỗ lực cố gắng, giờ thì cả sự nghiệp và sinh 
mệnh cũng mất luôn, đúng là đã không còn gì cả, trong những ngày tháng ít ỏi còn lại, mình sẽ 
sống vì cái gì đây? Ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì chứ? Trác Mộc Cường Ba cảm khoản tiền 
kia, chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ nơi gã ngày ngày bị nhiếc móc chửi bới, bắt đầu ra ra vào vào 
các quán rượu, sàn nhảy, để tiếng nhạc cuồng loạn và rượu mạnh cháy cổ họng khiến gã tê liệt, 
quên ởi hết thảy mọi phiền não, quên rằng mình đang sống hay đang chết, quên hết mọi sự đã 
xảu ra, chỉ coi như là một giấc mộng. Đó chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi, nếu không phải 
mộng, tại sao chỉ trong một đêm, gã lại chẳng còn gì hết như thế? Thế nhưng mỗi khi tỉnh lại 
với cái đầu đau như búa bổ, ánh dương chói mắt lau động, bên cạnh gã, người đi đường qua qua 
lại lại, họ cũng nhúc nhích đờ đẫn như những cái máu, tại sao họ cứ theo gã mãi như thế? 
Những gương mặt đờ đẫn không chút biểu cảm ấy, sao lại áp sát vào mặt gã như thế, giấc mộng 
tàn khốc đáng sợ ấy, lại tái hiện một lần nữa, hết sức chân thực. Vậy là, gã chỉ có thể tiếp tục 
kiếm tìm cơn sau. 


Mỗi lần uống đến trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, Trác Mộc Cường Ba lại thỏa mãn 
ngắm nhìn những thân thể vặn vẹo trên sàn nhảy kia, những người đó chỉ biết tìm kiếm khoái 
cảm trong sự ma sát với những làn da chẳng hề quen thuộc, sống cho qua một đêm dưới tác 
dụng hưng phấn của chất cồn. Ha ha, đây chính là hưởng thụ cuộc sống, thì ra đây chính là 
hưởng thụ cuộc sống... Gã hài lòng lắc lư cái bàn mà hát vang, khoan khoái cười rộ lên, nhưng 
lần nào cũng cười ra nước mắt. 


Lại một buổi hoàng hôn nữa trôi qua, Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại nơi góc phố, sao mình lại ở 
đây nhỉ? Bị ai ném ra chăng? Gã chẳng còn nhớ những chuyện ấu nữa. Người qua đường cũng 
chẳng ai có thể nhận ra, gã đàn ông cao lớn nằm vật ra nơi góc đường kia đã từng chường mặt 
trên trang bìa vô số tạp chí, từng khẳng khái hùng hồn trình bày ở vô số hội nghị. Giờ đây, gã 
chỉ là một gã sau nằm vật ra bên lề đường mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba loạng choạng bò dậy, việc đầu tiên mà gã thường làm trong những tình 
huống như thế này, chính là dùng đầu đập mạnh mấy cái vào góc tường. Đaul Đau quá! Không 
ngờ vẫn còn cảm giác đau đớn, thì ra hôm nay mình vẫn còn sống à? Hôm nay, lại đi đâu bâu 
giờ? Gã hoang mang lê bước, giống như đa số những người khác, để mặc đôi chân đưa mình 
đến nơi tiếp theo. Phía trước đâu đâu cũng là đường, căn bản không cần phải lựa chọn, đã đi 
theo hướng nào, thì cứ tiếp tục theo hướng đó mà đi, xe hơi phải nhường đường cho mình, 
người đi bộ cũng phải né tránh mình, ha ha, giữa trời đất này, vẫn là mình to nhất. Nhưng ở 
phía sau, lúc nào cũng vắng lại những lời bình luận: "Thằng kia điên rồi." "Nhìn bộ dạng hắn mà 
xem, quá nửa là thằng điên! " "Muốn chết hả, đồ ngul ” 


Ha ha, chẳng sao cả, điên cũng được, ngốc cũng xong, ai cần quan tâm chứ? Nhớ năm xưa, 


Trang 1.176/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thằng ngu ta đây đã từng khiến bao nhiêu kẻ trong các người sùng bái ngưỡng mội Ha ha, thì ra 
các người lai thích ngưỡng mộ lũ hâm lũ ngu như thế. Không, những kẻ đó không sùng bái 
thằng điên, thằng ngốc này, hộ sùng bái những thứ bên ngoài của mình, họ sùng bái những thứ 
mà khi ấu mình sở hữu, còn mình, mình chẳng là gì cả! Thì ra mình chẳng là gì cả! Quái lạ thật, 
tại sao mình lại đi hai chân trên đường phố thế này nhỉ, rốt cuộc mình là cái gì đây? 


Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa, Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, động tác 
như thể nhánh câu hòe khô sắp lìa cành, "Quán rượu Hẹn Hò", bốn chữ ấu đập vào mắt gã, 
những ngọn đèn neon bao quanh các con chữ đã lập lòe chớp tắt. 


Trang 1.177⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3G - Quán Rượu Đen Hö 


Quán rượu Hẹn Hò”", vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, tựa như có một chậu nước lạnh giội từ đầu đến 
chân, Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống chân mình lầm bẩm hỏi: "Mày dẫn tao đến đây hả? " 


Mười mấy năm trước, chính ở trong quán rượu nhỏ này, gã đã hẹn Anh lần đầu tiên; hai năm 
trước, cũng chính trong quán rượu này, gã dùng chất côn để cáo biệt cuộc sống vợ chồng với cô, 
lần đó, gã cũng thất ý đến cùng cực, uống rượu xong liền nổi điên lên, bị một đám người đánh 
cho phải nằm viện cả tháng. Mười mấy năm rồi, các kiến trúc xung quanh đều đã thay đổi, còn 
nó thì vẫn nhấp nháy những ngọn đèn neon nhỏ xíu kia, không hề thay đổi chút nào. Hôm nay, 
gã lại vô tình đi đến nơi này, đâu chẳng phải là số mệnh thì là gì? Hóa ra, số mệnh của con 
người, chính là đi vòng quanh một tâm điểm vô hình, hết vòng này rồi lại đến vòng khác, con 
người ta cứ tưởng rằng mình đã thoát khỏi vòng tròn ấy, kỳ thực, họ vẫn cứ đang chuyển động 
xung quanh vòng tròn vận mệnh của mình đấy thôi. 


Trác Mộc Cường Ba lê đôi chân nặng như đổ chì, từng bước từng bước tiến về phía cánh cửa 
vận mệnh kia. Một tên bảo kê mặt mũi trông như hung thần ác sát xông tới, nhưng lại lập tức 
khom lưng cúi đầu cười toét miệng trước một tờ giấu đỏ. "Ông chủ, mời đi lối nàu." Một gã cao 
lớn râu ria xôm xoàm, lại cứ muốn giả giọng đàn bà con gái, thực chẳng ra sao. Trác Mộc 
Cường Ba nhìn tờ giấy màu đỏ có phép trong tay mình, thầm nhủ: "Thì ra nó chính là cái tâm 
điểm vô hình kia, nhưng tại sao giờ minh lại nhìn thấy nó rồi? " 


Đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp lại tối tăm, liền tới một sàn nhảy lớn có thể chứa hai ba trăm 
người cùng khiêu vũ. Tiếng nhạc ầm âm nghe điếc cả màng nhĩ, ánh đèn mê loạn nhấp nháy 
liên hồi, ở sâu trong sàn nhảy, có một bục nhỏ kê cao hẳn lên, bên trên là mấy cô giá gầy quộc 
ăn mặc thiếu vải đến đáng thương đang ra sức nhảy nhót, ban nhạc rock phía sau đánh phèng 
đánh la váng cả óc. Xung quanh sàn nhảy là một vòng lan can, đó là khu kê bàn ghế ngồi nghỉ, 
chia làm hai tầng trên dưới, đủ các loại thức uống có cồn, đang được nhanh chóng tiêu thụ. Trác 
Mộc Cường Ba đến trước quầy bar, chọn một góc đã từng thân thuộc ngồi xuống, rồi lại bắt đầu 
hưởng thụ cuộc sống của gã. 


Không nhớ mình đã uống bao nhiêu lụ, không nhớ được mình từng là ai, đây chính là hiệu quả 
mà Trác Mộc Cường Ba muốn. Lãng quên thời gian, quên cả khái niệm đúng sai, đây có lẽ 
chính là sự "hưởng thụ cuộc sống” mà vị bác sĩ kia nói rồi. 


"Ê! Xem hìa, đại ca, hình như lại là thằng đó, anh còn nhớ hắn không? Chính là cái lần mà tôi 
đánh sướng tay nhất đó." 


Sao mà quên được chứ? Chính là thằng ma men hai năm trước, con bà nó, tao nhớ rõ lắm. Ha 
ha, lần này hình như hắn lại bị đòn gì còn nặng hơn lần trước thì phải, khục khục khục, thật 
đúng là, vừa nhìn thấy hắn là tay tôi thấy ngứa ngáy rồi. " 


Hơn hai chục người vừa bước vào quán rượu là một nhóm thế lực gần như là xã hội đen, các 
quán rượu ở khu vực này đều do chúng bảo kê, có ai muốn sinh sự thì phải hỏi chúng trước, thế 
nhưng, nếu chúng muốn kiếm ai gây phiền phức, vậy thì... kẻ đó coi như đen đủi rồi. 


Trang 1.178/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kẻ cầm đầu bọn này tên là Dương Điển, mặt đen nhẻm, lông mày cháy xém, mũi sư tử, miệng 
rộng như miệng cá sấu, cao chừng mét tám lăm, nặng khoảng một trăm linh tám cân, từng đánh 
kích bốc chui ở Quảng Châu, về sau phạm tội nên phải lưu lạc khắp nơi, đến khi sóng lặng gió 
êm, hắn mới dám trở về Thượng Hải, từ đó đã bớt phóng túng đi nhiều. Hai năm trước, hắn vừa 
trông thấy Trác Mộc Cường Ba là đã thấy bực mình, con người hắn khó chịu nhất chính là 
những kẻ gây áp lực với mình. Lúc Trác Mộc Cường Ba thất ú, hắn liền ra mặt gây hấn. Hai 
người một lời không hợp, liền lao vào đánh nhau tối tăm mặt mũi, kết quả cuối cùng là Trác Mộc 
Cường Ba bị người ta khiêng vào bệnh viện. Lần đó, Dương Điền nghe nói người bị hắn đánh 
không chết, tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn không ngờ được, thoắt cái đã hai năm trôi 
qua, kẻ kia vẫn còn dám trở lại đâu lần nữa, hắn thầm nhủ: "Hay đấy, thực là rất hay đấy. " 


Dương Điển dẫn theo đám tay chân tới phía sau quầy bar, vỗ vỗ lên đầu Trác Mộc Cường Ba, 
nói: "Này, anh bạn, còn nhớ tao không? ” 


Trác Mộc Cường Ba mở mắt hờ hờ, liếc nhìn Dương Điền một cái rồi cười cười giơ lụ rượu lên: 
"Nào... cạn lụ..." Dứt lời, lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar, rượu tràn hết cả ra ngoài, đầu gã 
cũng gục xuống trở lại. 


Dương Điền nhún vai cười cười, nắm tóc Trác Mộc Cường Ba nhấc lên châm chọc: "Hả, không 
nhận ra hả? Nhưng mà tao còn nhớ mày đó, hừ..." Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung của 
Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, rồi tát bốp một cái rõ mạnh vào mặt gã. 


Đầu óc Trác Mộc Cường Ba đang ở trong trạng thái mất cân bằng, đến cả bản thân là ai gã còn 
chẳng nhận ra huống hồ người khác. Chỉ thấu gã mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia, dường 
như là có quen biết, ai vậy nhỉ? " 


Dương Điền gật đầu nói tiếp: "Nhận ra tao rồi hả? Sao, lần này không dám đánh trả nữa hả? 
Nhìn tao đâu nàu, tránh cái gì mà tránh! Nhìn thử bộ dạng trông như con gấu của mày xem, thật 
khiến người ta muốn mửa." Nói đoạn, hắn lại tỏ vẻ thương hại, "Sao mày còn dám đến đây nữa, 
không sợ bọn tao dân chết hả? Hay là... màu coi thường Dương lão ngũ tao đây! Hừ..." Hắn nhổ 
một bãi nước bọt vào lụ rượu của Trác Mộc Cường Ba, giơ cao quá đầu gã, rồi nói: "Uống ởi, 
uống rồi tao thả cho mà đi." Những người xung quanh đều cười ồ lên, bình thường cả đám nàu 
cũng hay sinh sự đánh nhau, rất thích lấy việc bắt nạt những kẻ ngốc nghếch làm trò vui. 


Trác Mộc Cường Ba dường như đã hiểu Dương Điền nói gì, liền giơ lụ rượu lên, gõ gõ xuống 
mặt bàn, nói: "Cạn lụ! " Kế đó, gã ngửa đầu ra, tựa như muốn uống lụ rượu có nước bọt âu. 
Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó, hắn thích thấy người khác khuất phục, đặc biệt là 
những kẻ trông cao lớn hơn hắn khuất phục trước hắn. Không ngờ, Trác Mộc Cường Ba đột 
nhiên vung tay, cả rượu lẫn dãi dớt đều hắt cả lên mặt Dương Điền, rồi phá lên cười ha hả, liên 
tục gõ lụ rượu không xuống quầy bar. 


Dương Điền giận tím mặt, đưa tay áo lên lau rượu đi, gằn giọng nói: "Màu muốn chết! " Một 
nắm tau mang theo sức mạnh đến hai trăm tám chục cân nhằm thẳng sống mũi Trác Mộc 
Cường Ba đấm tới. 


Có lẽ tư thế Dương Điển không được chuẩn lắm, hoặc khoảng cách giữa hắn và Trác Mộc 
Cường Ba quá gần, hoặc cũng có thể là hắn ra tay quá chậm, tóm lại, Trác Mộc Cường Ba đã 
nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm thẳng ấy của hắn, tựa hồ như một hành vi bản năng vô ý thức, kế 
đó, gã xoay người đánh ra một cùi chỏ, đập mạnh đầu Dương Điển xuống quầy bar, rồi lại bật 


Trang 1.179/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tưng lên như quả bóng bàn, nước bọt bắn tung tóe, trông thực thảm hại vô cùng. 


Dương Điền tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn gã sau đứng trước mặt mình. 
Nhanh quá, ra tay nhanh quá, so với hai năm trước tựa hồ như là hai con người hoàn toàn khác 
vậy, hắn thầm lưỡng lự: "Thằng khốn kiếp, rốt cuộc là sau thật hau đang giả say? Hắn đến báo 
mối thù hai năm về trước ư? " 


Một tên lâu la đi theo Dương Điền thấy đại ca chịu thiệt, liền tiện tau nhặt một chai bia lên, đập 
thẳng xuống đầu Trác Mộc Cường Ba. Cú đánh ấy khiến gã phần nào tỉnh táo, vừa nãy là cảm 
giác gì vậu? Đau à? Lẽ nào trời đã lại sáng rồi? Sao mình vẫn ở trong quán rượu thế nhỉ? Lần 
nàu không bị người ta quẳng ra à? m? Tay vẫn còn cầm ly này? Xem ra uống nhiều quá rồi, 
sao đến cả tửu lượng cũng càng lúc càng kém thế này chứ? "Rượu đâu! " Trác Mộc Cường Ba 
rống lên, hoàn toàn không để mắt đến cả đám người đang vâu xung quanh. 


Dương Điền giật mình kinh hãi, đầu thằng khốn này làm bằng sắt chắc? Cả cái chai đập vào đầu 
mà vẫn không hề hấn gì là sao. Trác Mộc Cường Ba lại hướng về phía Dương Điền, đập tau 
xuống quầy bar quát lên: "Rượu, rượu đâu! " 


Dương Điền thấy cảnh đó, dường như không phải đối phương đang làm bộ, liền nghĩ cú đánh 
vừa nãy chắc chắn chỉ là trùng hợp. Con bà nó, ông mày thật đen đủi, không ngờ lại bị hắn vô Ú 
đánh trúng một cùi chỏ! Hắn lại xông tới, nhấc Trác Mộc Cường Ba lên, hằn học quát: "Con mẹ 
nhà mày là cái thá gì chứ mà dám mượn rượu làm càn ở địa bàn của tao hải ” 


Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra hắn, hai mắt gã sáng bừng lên, lật tau nắm lấy cổ áo 
Dương Điền, trong giọng cơ hồ pha lẫn cả niềm hoan hỉ: "Tôi... tôi nhận ra anh rồi... anh là 
người lần trước đã đánh tôi... cú đấm mạnh lắm, nào, đánh tôi đi, cho anh đánh tôi đấy, đánh 
chết tôi đi." 


Dương Điền ngẩn người ra, yêu cầu này chẳng phải rất hợp tâm ú hắn hay sao, thằng này muốn 
chết thật chắc? Ngay sau đó, hắn lại nghe Trác Mộc Cường Ba uy hiếp: "Anh không đánh chết 
tôi, thì tôi đánh chết anh đấu! " 


Dương Điền lúc này vẫn chưa ú thức được câu nói đó có nghĩa như thế nào với mình, chỉ thảm 
nhủ: "Thằng điên này." Đồng thời, hắn nhấn giọng nói: "Tự mày muốn đấy nhé... al " Lại một 
cú đấm toàn lực nữa, kế đó, tau trái hắn ôm chặt lấy cổ tau phải kêu rống lên. Chỉ thấu không 
biết từ lúc nào, Trác Mộc Cường Ba đã xách một cái ghế sắt chắn ngang trước ngực, một đấm 
của Dương Điền vừa hay trúng vào ống sắt chân ghế, suút chút nữa là gãy xương ngón tau. 


Hai mắt Trác Mộc Cường Ba lờ đờ vì say rượu, nói: "Đừng... đừng đánh lên người, chỗ đó... 
không... không có cảm giác, đánh... chỗ nàw... nàu..." Gã chỉ lên đầu mình, nói tiếp: "Đánh chỗ 
này nàu...ˆ 


Dương Điển vẫn đang ôm cổ tay giậm chân nhảy tưng tưng, ngoác miệng ra chửi: "Con bà con 
mẹ nhà nó, đánh cho tao, đánh chết cha nó đi cho taol " Hai ba chục tên lâu la liền nhất loạt 
xông lên, lập tức vây kín Trác Mộc Cường Ba vào giữa. 


Cổ tay Dương Điền cuối cùng cũng bớt đau một chút, hắn muốn xem thử kẻ bị vâu đánh kia rốt 
cuộc đã chết hay chưa, liền kéo mấy tên đệ tử đang sững sờ ngơ ngẩn bên cạnh mình ra: "Cút 
xéo, để tao tự tau làm thịt nó! " Lời vừa mới dứt, mấy thằng du côn ở trước mặt hắn liền bau vèo 


Trang 1.180/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ra ngoài như bị nổ bom, vòng vây liền hở ra một chỗ khuyết. Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đang 
đứng giữa cả đám người, hai mắt vằn lên những tia máu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhìn bộ 
dạng như thể đứng còn chẳng vững. Thế nhưng, mười mấy người đang nằm dưới chân gã ôm 
những bộ phận khác nhau trên cơ thể mà rống gào đau đớn kia là thế nào? Thật đúng là gặp ma 
rồi! 


Mấy tên thanh niên du đãng còn lại đều nhìn gã sau ở giữa kia với ánh mắt kính nể và sợ hãi, 
tên nào tên nấy đều nắm chặt bàn tay đến nỗi run lên bần bật. Trác Mộc Cường Ba loạng 
choạng bước về phía trước, chúng liền vội vàng lùi lại nhường ra một con đường. Gã cứ bước 
thấp bước cao đi về phía Dương Điền, bước chân đung đưa lảo đảo như ngọn nến trước gió, 
nhưng khắp người lại toát lên sát khí đằng đằng, khiến Dương Điền bất giác thấu căng thắng tột 
cùng, trong lòng cứ trăn đi trở lại: "Chuyện gì thế này? Rết cuộc là chuyện gì thế này? " 


Dương Điển không dám chậm chẽ, vội vung tay trái đấm ra một đấm trước, nhưng đòn này lại 
chỉ là hư chiêu, cú móc câu tay phải sau đó mới là đòn sát thủ, lực đạo mạnh mẽ khôn cùng. 
Trên võ đài, cú móc câu này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ, có điều, lần này tuyệt 
chiêu của hắn lại đấm vào khoảng không. Chẳng rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạng 
choạng liêu xiêu bước tới, nghiêng bên trái, rồi lắc bên phải, cả hai cú đấm của hắn đều không 
trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về tấn công tiếp, đã thấy vùng bụng đau nhói 
lên... nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba đã mạnh mẽ lún sâu vào bụng hắn. Ăn một cú đấm 
này, Dương Điển mới biết thế nào gọi là nắm đấm thép, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như 
muốn trào ra đằng mồm vậu. 


“Tôi bả anh đánh tôi! Đó là vì tôi coi trọng anhl ”" Lại một đấm nữa, cảm giác đau đớn từ má trái 
Dương Điền lan truyền đi, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn và mấy chiếc răng rơi xuống. Cái 
đau giống như những gợn sóng trên mặt nước, từ má hắn lan đi khắp nửa người bên trái, Dương 
Điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, nhất thời mặt mũi nhòe nhoẹt những nước 
bọt, máu tươi phọt ra theo tiếng kêu kinh hoàng... 


"Anh lại bảo lũ nào đến đánh tôi thế..." Lần này, trung tâm cảm giác đau đớn chuyển sang má 
bên phải, trước mắt chỉ thấu sao rụng lả tả, đầu lưỡi lệch sang một bên, não bộ và cơ thể gần 
như mất liên hệ, chính bản thân Dương Điền cũng không biết mình xoay sang hướng nào nữa... 


"Lẽ nào cái thân tôi đây... tùy tiện người nào cũng đánh cũng chửi được chắc? " Sống mũi 
Dương Điền bị đập cho nở toét ra, cả những ngôi sao đang bay lượn trước mắt kia cũng không 
thấy đâu nữa, cảm giác ấu, sao mà nóng bừng bừng, cay sè... 


"Có phải tùy tiện ai cũng đánh được tôi đâu? " Thân thể hắn bay lên không trung, rồi rơi rằm 
xuống đất, mình mấy tứ chi, cơ hồ cùng lúc cảm thấu đau đớn đến không sao chịu đựng nổi, 
đồng thời, sâu thắm trong lòng Dương Điển dâng lên một ý nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn 
chết là cái chắc. 


"Lẽ nào trời sinh ra tôi đã khốn nạn rồi! " Một xung lực mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ 
thể, gãy rồi, chắc chắn là gãu rồi, xem ra nửa đời sau của mình phải bán thân bất toại rồi... 


Trác Mộc Cường Ba nói xong, liền cắp tên du côn Dương Điền đang sùi bọt mép, tay chân rũ 
rượi dưới nách, nắm tóc hắn giơ lên bắt nhìn thẳng vào mình, phẫn nộ gằn giọng: "Nói đi... tôi 
có làm gì có lỗi với anh không? " 


Trang 1.181/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Có lẽ là bởi bản năng sau cùng của con người, Dương Điền đột nhiên tỉnh lại, khóc òa lên nức 
nở: Không cói ” 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Anh nói xeml Tôi có tốt với anh không? " 
Dương Điền ngần ngừ nói: "Cũng... cũng tốt." 


Trác Mộc Cường Ba hơi vận sức vào cánh tay, Dương Điền lập tức rống lên như lợn bị chọc tiết, 
vội gật đầu lia lịa: "Tốt, tốt..." 


Trác Mộc Cường Ba lại kích động hét lên: "Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi... Tại sao 
lại phải giàu vò tôi? ” 


Vấn đề này không dễ trả lời chút nào, trả lời sai ắt sẽ nguy đến tính mạng. Nhất thời Dương 
Điền cũng đờ người ra, hiểm nỗi cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, tình hình 
hết sức nguy ngập, biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là miệng sùi bọt mép, tứ chi quẫu loạn lên 
cho qua đi vậu. 


Trác Mộc Cường Ba lại nhấc đầu hắn lên, để đối phương nhìn mình, nghiến răng rít lên: "Nói đi, 
nói! Anh đã biết lỗi hay chưa? " 


Dương Điền nhăn nhó vì đau đón, hai hàng nước mắt rỉ ra, ai oán kêu lên: "Đại ca, tôi sai rồi..." 


Trác Mộc Cường Ba như thể người đang hấp hối được nghe câu mà mình muốn nghe nhất trước 
khi nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả, nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống 
đất, ánh mắt mơ hồ như đã tỉnh táo hơn phần nào, rồi cũng cất giọng ai oán chẳng kém, nói: 
"Anh đã biết sai rồi, vậy tại sao tôi bảo anh đánh tôi, anh lại không ra tay? Chẳng lẽ anh quên 
tôi đã bảo rằng, anh không đánh chết tôi, tôi sẽ đánh chết anh à? " 


Nghe câu nói này, Dương Điền lại càng thêm đau nhói trong lòng: "Đại ca à, tôi cũng muốn lắm 
chứ, nhưng thực sự là tôi không đánh chết được anh đâu! Cứ đánh tiếp thế này, cả tôi và đám 
đàn em kia sợ là chết trước cả anh ấu chứi Ôi..." 


Hắn khóc òa lên. Biết sai rồi hả? Trác Mộc Cường Ba lảo đảo đứng dậy, nhìn Dương Điền nằm 
thẳng cẳng dưới đất, chắp tay sau lưng nói: "Đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, lần nàu 
tôi không đánh trả đâu, dù anh đánh chết tôi cũng không đánh trả đâu." Dứt lời, gã thậm chí còn 
nhắm cả mắt lại. 


Cơ hội! Dương Điền thấy cơ hội hiếm gặp, liền dùng cả tay lẫn chân, vừa bò vừa trườn lao ra 
ngoài cửa. Được một quãng xa, hắn mới đứng lên, khập khiễng dẫn mấy tên đàn em vẫn còn 
nhúc nhích được bỏ chạy thục mạng, đồng thời lại sợ Trác Mộc Cường Ba đuổi theo, còn không 
quên an ủi gã mấy câu: "Đại ca, hôm nay tôi không đánh chết được anh, hôm khác, hôm khác, 
đợi tôi gọi đủ anh em, mang đủ đô đến... ôi cha! " Hắn chập choạng ngã bổ nhào ra đất, rồi lại 
cuống cuồng bò dậy chạy thêm mấy bước nữa... 


"Con mẹ nó, thằng khốn ấy sao thế nhỉ? So với hai năm trước thực đúng là một trời một vực] 
Quái đản đếch chịu được! " Một tên đàn em đang ôm cánh tay đứng bên trái hắn nói. Dương 
Điền "hừ' mạnh một tiếng. 


Tên lâu la đang bịt mũi đứng bên phải lên tiếng: "Đúng là xúi quấy, thằng khốn ấy hai năm nay 


Trang 1.182/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ là lên Thiếu Lâm tự? " Dương Điển lại "hừ" mạnh hai tiếng. 


Một tên ôm ngực phía sau, oằn người xuống nói: "Đại ca, lẽ nào... lẽ nào chúng ta cho qua 
chuyện này ư? ” 


Một tên mắt sưng húp lên như gấu mèo, mặt mày xanh đỏ tím vàng như bôi phẩm màu càu 
nhàu: "Thì còn làm gì được nữa? Hai mấy thằng còn bị người ta đánh cho bổ nghiêng bổ 
ngửa..." 


"Ai bảo tao cho qua chứ? " Dương Điền gầm lên, "Con bà đứa nào dám nói bỏ qua lần nữa, tao 


cắt con bà nó đi cho chó ăn bây giờ! Đil Gọi hết tất cả lại đây cho tao! Có "đồ" gì cũng cầm hết 
đến! Lần này không đánh chết thằng chó ấy, tao không thèm mang họ Điền nữal " 


Phía sau có người thầm nghi hoặc: "Hình như, đại ca có phải họ Điền đâu nhỉ? " 


Cả đám vội vội vàng vàng đi tìm thêm đồng bọn, không ai để ú phía sau ngọn đèn đường có hai 
người đeo chiếc ba lô to sù sụ đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai 
được nhỉ? 


Chỉ nghe thấy người hơi lùn hơn đứng bên trái nói: "Có lầm không vậy, hai mươi mấy người mà 
đánh không lại một người, cái bọn nàu kém quá đi mất." 


Người cao dong dỏng đứng bên phải nói: "Cậu nói xem, người mà chúng nói tới đó liệu có thể 
nào là Cường Ba thiếu gia không? " 


Người lùn kia nói: "Ứm? Không biết nữa, có điều, hình như địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho 
chúng ta, quán rượu Hẹn Hò cũng gần ngay đây thôi. Chà, có điều những kiến trúc xung quanh 
thay đổi nhiều quá, giáo sư lại không đến đâu cả mấy năm nay rồi, với thủ đoạn điều tra của tôi 
mà giờ cũng không tìm được đường đâu nữa, hay là chúng ta cứ lần theo đường ởi ra của bọn kia 
tìm thử xem sao nhỉ." 


Người cao nói: "À, tôi bảo này, nếu Cường Ba thiếu gia uống say thật rồi, hai người chúng ta chỉ 
sợ không thể chế phục được anh ấy đâu, hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác 
trước đã." 

Người lùn hơn gật đầu nói: "Phải đấu, giáo quan đi hướng Nam, nếu tìm được thì đã gọi điện cho 
chúng ta rồi. Ưm, chúng ta tìm được chỗ ấy rồi sẽ gọi luôn cho giáo quan vậu." 


Say rồi, thật sự say rồi sao? Thật sự say rồi, còn biết được mình đã say hay sao? Trác Mộc 
Cường Ba ngồi một mình trước quầy bar trống trơ, người bên trong đã chạy mất tiệt từ lúc trận 
ấu đả bắt đầu, giờ thì đúng là tịch không một bóng người. Một tên bảo kê định quay lại thu dọn 
tàn cục, vừa thấy gã hung thần vẫn còn ngồi thù lù ở đó, sợ đến nỗi vãi cả rắm ra, chạy liền một 
mạch. Trác Mộc Cường Ba thỏa sức chọn rượu trên quầy, mặc xác là rượu vàng hay trắng hau 
đỏ, gã cứ uống hết chai nàu đến chai khác. Cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật, cổ họng 
như có than hồng đang cháy, lỏng ngực như có ngọn lửa đang thiêu, não bộ và cơ thể như đã 
tách lìa ra làm hai ngả, phiêu hốt giữa tầng không, mỗi một bước chân đều như giẫm lên mâu 
lên gió. 


Trang 1.183/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mỗi lần nốc vào một ngụm, gã lại tiện tau đập luôn chai đi, Trác Mộc Cường Ba cứ thế thỏa sức 
phá hoại trong quầy rượu và sàn nhảy không một bóng người, đá gãy lan can, lật bàn lật ghế. Gã 
cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình có một xung động, xung động muốn phá tung tất thảy mọi 
ước thúc. Trận ấu đả vừa rồi như một ngòi nổ, làm sức mạnh ẩn tàng bên trong cơ thể gã bùng 
lên, Trác Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy xung quanh có một sức mạnh vô hình đang áp chế 
mình, gã muốn hất tung nó lên, hất tung hết thảy lên! Đấm đá đã mệt nhoài, gã lại ngồi xuống 
quầy bar, há miệng tu rượu ừng ực... tu xong lại đập chai, đập chai xong rồi lại tu... 


Trong lụ, từng đợt sóng rượu dập dênh lan đi, còn trong mắt Trác Mộc Cường Ba, lại xuất hiện 
một gương mặt thân quen, Anh phải không? Không, đó là con gái gã, nó cười trông thật vui vẻ 
xiết bao, hắn là nó phải hạnh phúc lắm, sao... sao lại trở nên lùn tịt một mầu thế kia? Đa Cát? 
Sao Đa Cát vẫn chưa về làng, sao lại mọc cả râu nữa kìa. Ô, thì ra là Cương Nhật Phổ Bạc, anh 
và Cương Lạp vẫn khỏe chứ? Người ở bên cạnh Cương Lạp sao hung dữ thế, đội trưởng Hồ 
Dương, sao đột nhiên lại thấy đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng chửi mình à? 
Trương Lập, Ba Tang, Nhạc Dương, sao lại là họ? Họ đến tìm mình về đội sao? Ha ha, không 
đúng, đã bị giải tán rồi kia mài Cái đội ngũ nàu của chúng ta vốn không thể dài lâu mà. Vừa nghĩ 
đến nhóm huấn luyện đặc biệt, trong lụ rượu lại lập tức xuất hiện hình bóng của Lữ Cánh Nam 
và Lạt ma Á La, Lữ Cánh Nam đang cười, Lạt ma Á La trông rất từ bi. Tạm biệt, không biết đời 
này có còn cơ hội gặp lại hai người không nữa... Rượu trong lụ lại dập dễnh gợn sóng, lần nàu 
thì gương mặt Đường Mẫn hiện lên rõ mồn một, gương mặt trông như búp bê bằng sứ ấy, 
miệng cười tươi như hoa. Mẫn Mẫn à? Mẫn Mẫn, rốt cuộc em đi đâu rồi? Hồi trước em không 
muốn liên lạc với anh, còn giờ đây, thì anh không dám liên lạc với em nữa rồi, thôi bỏ đi, cắt đứt 
đi, giải tán đi... vậy là tốt nhất, em nên quên anh đi... xin lỗi, đã nói là sẽ đưa em đi xem Tử kù 
lân, nhưng anh không làm được. Làn sóng lại dập dênh, cái bóng oai vệ uụ phong lẫm lẫm giữa 
chốn sơn lâm kia, không phải Tử kỳ lân thì là gì? Tử k lân, a, Tử kỳ lân, mày đừng ởi, đợi tao 
với... đợi tao với... Trong tiềm thức của Trác Mộc Cường Ba, gã càng lúc càng đến gần Tử kỳ 
lân hơn, nhưng sao Tử kỳ lân lại càng lúc càng không giống như trong tưởng tượng vậu, sao lông 
mày lại màu xám, sao mũi màu nhọn thế? Ánh mắt tang thương, cao viễn ấu, a, là vua sói mà, 
tao còn nhớ, mày đã rời khỏi bầy sói, một mình lên ngọn núi cô lẻ ấy, hướng đầu về phía bộ lạc 
trong đêm trăng, đó mới là nơi thuộc về màu mà. Thật ngưỡng mộ, không cần nghĩ ngợi gì, từ 
đầu mày đã biết mình thuộc về nơi đâu, còn tao thì sao, tao thuộc về nơi nào? Mày đi đâu thế? 
Đợi tao với, người bên cạnh mày là ai thế? Cô bé áo trắng kia là ai thế? Vua sói, mày đi với cô 
bé ấy à? 


Trang 1.184/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 37 - Niết Bản Đm áu 


Cô bé áo trắng quay người lại, gương mặt thanh tú ấy, nụ cười thuần khiết ngây thơ ấy, đôi mắt 
to trong sáng ấu, ồ, em gái mình mà, em gái Trác Mộc Cường Ba mấp máy môi, dường như 
đang nói: "Anh à, phải sống cho tết nhé, phải cố gắng sống cho tốt nhé." Đột nhiên, bên cạnh 
em gái gã lại xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ, trông chúng cao lớn vạm vỡ quá, chúng muốn bắt 
em gái đưa đi, Trác Mộc Cường Ba không sao ngăn được mình gầm lên: "Trả em gái lại cho taol 


Hj 


Chợt thấy trên trán đau đau, hóa ra gã đã đập đầu vào mép ly rượu, hình ảnh vua sói, em gái gã 
và cả những kẻ thần bí kia đều tan biến, duy chỉ còn lại sóng rượu dập dẻnh. "Anh à, anh phải 
sống cho tốt đấy nhé..." Giọng em gái vẫn còn văng vắng bên tai. Em à, anh khổ quá, em có 
biết không? Em gái ngốc của anhl Trác Mộc Cường Ba không cầm được nước mắt, từng giọt 
từng giọt lăn xuống lụ rượu, phá tan một giấc u mộng. Thật nên sống cho tốt hay sao? Em gái, 
em nói cho anh biết đi, anh nghe em đây, tất cả đều nghe theo em hết, anh không để bất cứ ai 
làm thương tổn em nữa... 


Trác Mộc Cường Ba ủ rũ ngồi gục xuống, nửa đời như áng mây trôi, một lụ rượu đầy, chua cau 
mặn ngọt thảy đều ở trong đó cả. Đời người cũng như rượu vậu, thời trai trẻ tráng niên thì là cao 
lương, khát vọng ôm lấy cả trời xanh thăm thắm; càng mọc càng lớn, bước vào xã hội cũng như 
thể vào lò nấu rượu, ngũ cốc tạp lương, các loại men rượu trộn khuấy vào nhau, cứ nhào đi nhào 
lại nhiều lần, cái gọi là vận mệnh, chính là hết lần này đến lần khác vùng vẫy thoát khỏi đó; đến 
khi cao tuổi, cũng đã không thể biết đến cái đạo nước chảy bèo trôi, biết rằng số mệnh là không 
thể cưỡng cãi, bao nhiêu sắc màu, rồi đến rốt ráo cũng trở thành trong suốt mà thôi, thanh 
hương u uất kia đã ẩn sâu vào bên trong, để càng lâu, lại càng ngọt dịu, nhưng nhìn bề ngoài thì 
lại không khác gì nước lã cả. 


Trác Mộc Cường Ba nâng lụ lên uống cạn, trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của Babatou, 
không ngờ gã vẫn chưa quên cô, số mệnh của cô, có phải cũng long đong lận đận như mình hau 
không? Bên tai gã tựa như có người đang thầm thì: "Kẻ địch mà ta không nhìn thấy, mới là kẻ 
đáng sợ nhất..." Kẻ địch mà ta không nhìn thấy, đúng thế, ha ha, giờ đâu gã cũng đang bị kẻ 
địch mà gã không nhìn thấy giàu vò cho chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn đây. Tại sao, mỗi lần nhớ 
đến câu nói ấy, trong lòng gã đều dâng lên một dự cảm mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng lại không 
thể nào hiểu nổi đáng sợ ở chỗ nào, kẻ địch mà ta không nhìn thấu, không nhìn thấu... những 
cái bóng cao lớn mờ mờ đã bắt cóc em gái gã lại một lần nữa choán tầm nhìn của Trác Mộc 
Cường Ba... 


"Đoàng! " Một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, máu 
tươi đỏ hồng đã nhuộm thắm chiếc áo ngoài, trúng, trúng đạn rồi! 


Dương Điển đắc ú thổi phù khói bay ra nơi nòng súng, gã đàn em mặt mũi bị đánh cho chỗ 
xanh chỗ tím bên cạnh hỏi: "Đại ca, sao không bắn chết hắn luôn đi cho rồi? " 


Dương Điền nghiêng ngiêng đầu, cạo cạo ngón tay nói: "Một phát bắn chết thì tiện cho hắn 
quá. Giờ phế của hắn một cánh tay đã, như vậy mà còn không đập chết được hắn, thì tao còn 


Trang 1.185/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lăn lộn giang hồ làm gì nữa chứt " Nói đoạn, hắn quay sang bảo Trác Mộc Cường Ba: "Người 
anh em, tao trở lại đâu. Không phải màu muốn chết sao? Để tao thỏa mãn mày nhé. Chúng 
mày đâu, xông lên hết cho taol ” 


Chúng nào có ngờ, trong mắt Trác Mộc Cường Ba, tất cả đều là những cái bóng mơ hồ, những 
tên lai lịch bất minh ấy, chính bọn chúng đã bắt cóc em gái gãl Liêu mạng với chúng... 


Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, chốc chốc lại 
có tên bị hất văng lên cao, bay tít ra xa. Một tên cầm vỏ chai vỡ sắc nhọn đâm vào lưng Trác 
Mộc Cường Ba, nhưng bị bắp thịt dàu cứng chắc của gã kẹp chặt, không rút ra được. Trác Mộc 
Cường Ba lật ngược tay quật ra một đòn, tên kia chỉ thấy cả chiếc búa sắt to như cái xẻng hốt 
rác đập thẳng vào mặt mình, xoay tít thò lò ngã lăn bổ xuống đất; lại có tên khác cảm ống sắt 
quật vào chỗ Trác Mộc Cường Ba bị trúng đạn trên cánh tay, vai gã liên huúch lên, hất văng cái 
ống sắt, kế đó vung chân tung ra một cước, tên kia lập tức ôm bụng cong người như con tôm rồi 
qục xuống: "soạt", một thanh đao chém tới, Trác Mộc Cường Ba né được, nhưng vẫn bị để lại 
một vệt máu kéo từ vai trái xuống lưng bên phải, cánh tay gã vươn ra, bóp vào cổ họng tên cảm 
đao, nhấc lên trước mặt, rồi ngửa đầu đập mạnh vào đầu hắn một phát, tên du côn đáng thương 
thấy như hỏa tinh đụng phải địa cầu, hai tai lùng bùng như có sấm nổ, trong mắt như thể có núi 
lửa phun trào; "lanh canh lanh canh”, một sợi xích sắt quấn lấu cánh tay bị thương của Trác Mộc 
Cường Ba, gã liền đổi tay kéo lại, vận sức mạnh, hất văng tên ấy đi như ném quả chùy xích, làm 
cả đám xung quanh dạt ra xa... 


Trong mắt Trác Mộc Cường Ba, trước sau trái phải, đâu đâu cũng có kẻ địch. Tại sao lại có 
nhiều kẻ địch đến thế? Nhiều quá, sao mà đánh mãi cũng không hết. Tại saol Tại sao các người 
lại cướp đi em gái duy nhất của tal Trả em gái cho tal 


Tất cả bọn côn đồ đều đang run rấy, tất cả bọn chúng. Mặc dù chúng đông hơn rất nhiều, kẻ 
địch thì chỉ có một, nhưng... mái tóc xõa ra ấy, hai hàm răng nghiến chặt lại âu... trông kẻ đó 
chẳng khác nào hùng sư mãnh thú, vũ khí lại gần gã cũng đều trở thành vũ khí của gã, bất cứ kẻ 
nào ở gần gã trong phạm vi một mét, ắt đều phải nếm trải cảm giác đau đớn chỉ muốn chết. Lũ 
côn đồ vốn hung hăng càn quấu, giờ đây tên nào tên nấy đều thấy kinh khiếp, sợ hãi khôn cùng. 
Chúng chưa từng gặp kẻ nào điên dại như vậy, thân thể đó dường như đúc từ sắt thép, động tác 
lại nhanh nhẹn chẳng khác nào một bóng ma, sức mạnh cơ hồ như vô cùng vô tận, đánh thế 
nào cũng không khiến gã gục ngã, mà hễ kẻ nào bị gã đánh trúng một đòn, thì về cơ bản đều 
không còn khả năng hoạt động được nữa. 


Người đàn ông đó rõ ràng đã bị chém trúng nhiều chỗ trên người, da thịt toác ra, toàn thân đẫm 
máu, vậu mà gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang như thể một vị ma thần đáng sợ vậu. 


Bọn chúng đã ẩu đả vô số trận, đánh nhau với vô số người, nhưng xưa nay chưa từng có lần nào 
bao nhiêu người cùng vây đánh một người như vậy, cũng chưa có trận đánh nào lại kinh tâm 
khiếp hồn như thế. Càng về sau, cơ hồ như bọn chúng chỉ còn biết chặn đỡ, chứ không thể nào 
mà cũng không dám tấn công đối phương nữa, cứ như chính chúng mới là người bị đánh vậy, 
còn kẻ kia... một gã say bị thương một cánh tay, mới là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt hơn trăm 
người bọn chúng... 


Đó là lần thứ tư Dương Điền bị đánh văng ra khỏi đám người, cuối cùng, hắn cũng không sao áp 
chế nổi nỗi sợ hãi nữa. Kẻ mà bọn hắn đang phải đối mặt đâu nào có phải con người, cái tên 


Trang 1.186/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


toàn thân đầy máu như điên như cuồng kia, có khác nào ác quỷ từ chốn địa ngục âm tụ chui lên 
đâu! Hắn chưa bao giờ sợ đến thế, theo điều tra của bọn đàn em gã hồi trước, đối phương chỉ là 
một doanh nhân bình thường, cùng lắm là vóc dáng cao lớn hơn một chút, lần đầu tiên chẳng 
qua cũng đánh ngang tay với hắn mà thôi. Khoảng thời gian này, cái thằng khốn kiếp đó rốt 
cuộc đã làm gì? Sao chỉ mới hai năm không gặp, gã đã biến thành một cỗ máy chiến đấu đáng 
sợ khủng khiếp như thế! Nhìn thân thể máu thịt bầy nhảy của Trác Mộc Cường Ba, Dương Điển 
thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến đối phương không qục ngã. Trác Mộc 
Cường Ba lúc này hoàn toàn không cảm giác thấy máu me khắp người mình, trong mắt chỉ còn 
có những bóng hình mờ mờ ảo ảo, trong lòng không ngừng hét lên: "Em gái! Em đã thấy chưal 
Anh, anh đánh bại hết cả bọn chúng rồi! Chúng nó chạy hết rồi, chúng nó sợ rồi! Anh không 
ngã xuống! Anh không gục ngã! Nhất định... nhất định anh sẽ cứu em trở về! " 


"Súng! Súng đâu! Đưa súng cho taol " Dương Điển hét lên, giật khẩu súng trong tay tên đàn em, 
nhưng bàn tau cảm súng cứ lắc lư run rấu, không thể nào ngắng được Trác Mộc Cường Ba giữa 
đám người. Hắn liền giơ súng bắn chỉ thiên, đồng thời quát lên với lũ đàn em sớm đã dạt ra kia: 
“Tránh ra hết cho taol ” 


Cả lũ liền nhanh chóng dạt ra, chỉ để lại một mình Trác Mộc Cường Ba ở giữ, dưới chân là một 
lũ đang lăn lộn rên rỉ. Trên người gã, chỗ nào cũng có vết thương, máu thấm đẫm hết áo quần, 
nhưng vẫn sừng sững hiên ngang, đặc biệt là đôi mắt ấy, tựa như hai tia chớp rạch nát bầu trời 
đêm tĩnh mịch, ánh mắt đó làm Dương Điền run lên. Đây còn là con người sao? Con mẹ nó, 
thằng khốn này là cái gì vậy? Dương Điền khó nhọc nuốt nước bọt đánh ực, từ từ đưa nòng súng 
xuống, không ngờ, cổ tay hắn đột nhiên bị người ta nắm chặt, không thể nhích động. 


Dương Điền tức điên người ngoảnh đầu lại, nhìn thử xem kẻ nào to gan dám ngăn cản hắn, chỉ 
thấy đó là một anh chàng trẻ tuổi, nét mặt cương nghị, lưng đeo một cái ba lô to tướng, miệng 
thở hổn hển không ngừng, như chẳng còn hơi sức để nói nữa. Nhưng cánh tay anh ta thì lại như 
một gọng kìm thép, hắn giằng ra mấy lượt cũng đều không nhúc nhích được một chút nào. Chỉ 
nghe anh chàng kia khó nhọc nói: "Cuối cùng... cũng kịp." Dương Điền đã bao giờ bị thế nà, 
liễn rống lên một tiếng, rút tay giật khẩu súng vẻ, định cho thằng ranh kia một phát vào mặt. 
Không ngờ, bàn tay anh chàng kia khẽ bấu lên thân súng một cái, hắn thử thế nào cũng không 
thể bóp cò nổi. Chỉ nghe đối phương thở hổn hển nói: "Súng... không chơi như vậy đâu." 


Dương Điền giật súng về, giật mãi cũng không được, liền kéo cánh tay, kế đó tấn chân lên gối 
vào bụng dưới anh chàng kia, nào ngờ, anh ta chỉ cần một tay cũng dễ dàng ấn chặt đầu gối của 
hắn xuống. Ba gã tiểu đệ phía sau thấy đại ca bị khống chế, liền xông lên giúp sức, anh chàng 
kia chẳng buồn nhìn, tung chân lên quét một vòng, đã hất văng cả ba tên ra xa. Dương Điền 
chửi thề trong bụng, không biết đã bao nhiêu lần, xem ra hôm nay đúng là gặp cả lò cả lũ nhà 
quở rồi, lại thêm một thằng oắt con lợi hại nữa ở đâu chui ra đây? Hắn buông tay bỏ súng, đồng 
thời xoay người đá tạt ngang một cú, chỉ thấu anh chàng kia nhẹ nhàng né tránh, lại còn đưa tay 
đấu cú đá của hắn sang một bên. Dương Điền lại hất chân đá văng khẩu súng đi, rồi vội vàng 
nhảy lui hai bước, quát lên với đám đàn em: "Nhìn cái mẹ gì mà nhìn! Xông lên cho taol ” 


Lại một trận hỗn chiến nữa, chỉ có điều lần này đối thủ từ một đã biến thành hai người, chẳng 
mấy chốc, lại từ hai biến thành ba người... 


Phía trước có ba tên cảm chân anh chàng trẻ tuổi, một tên phía sau giơ cao chai rượu định đánh 
lén, đột nhiên chai rượu trong tay hắn bị người khác giữ chặt, tên đó ngoảnh đầu lại nhìn, không 


Trang 1.187/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biết từ lúc nào trong quán rượu đã có thêm một người cao lớn râu ria xồm xoàm, tướng mạo dữ 
tợn, chỉ thấy anh ta nắm vào thân chai rượu nói: "Muốn đánh lén hả, trò này không hay chút 
nào đâu." Nói xong, liền vận sức vào bàn tay, không ngờ đã tay không bóp vỡ nát cả chai rượu 
thủy tỉnh. Tên côn đồ kia bị mảnh chai bắn tung tóe vào, lập tức ôm mặt kêu toáng lên. 


Có hai tên cảm đao, chuẩn bị đâm vào lưng Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên thấu cổ tau nhóới lên, 
đưa mắt nhìn thì hai thanh đao đã biến đâu không rõ, đột nhiên ở giữa lù lù xuất hiện một gương 
mặt cười cười. Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì, hai cánh tay người đó đã vung lên, sống đao 
đập vào gáy, cả hai lập tức ngã lăn ra đất. 


Một tên khác cầm hai chai rượu, rón rén định lại gần, phía trước bỗng dưng xuất hiện một người 
đầu trọc. Hóa ra là một lão hòa thượng đứng cản đường. Hắn liền đập luôn chai rượu xuống, 
quát lớn: "Cút xéol " Lão hòa thượng trọc đầu kia tay vẫn bắt ấn Phật, mở mắt nhìn hắn như thể 
không có chuyện gì xảu ra vậu. Hắn càng cuống hơn, chai rượu còn lại cũng vung xuống. Ôi? 
Lão hòa thượng trọc đầu tựa như vẫn không có chuyện gì, đột nhiên vươn ra một bàn tay ấn vào 
ngực hắn. Tên côn đồ ấy chưa bao giờ có cảm giác nào như thế, tựa như có vô số dòng khí lưu 
đang chạy loạn lên bên trong cơ thể, nhìn lại mới nhận ra rằng cả người mình đã bay tung lên 
rồi! 


Càng nhiều người càng loạn, người bên ngoài không đánh vào được, người bên trong không 
thoát ra nổi. Bỗng nhiên, chỉ thấu một cô gái thân hình rắn rỏi ở bên ngoài đám người vin tường 
bật lên, rồi bám theo vách tường đạp chân bước, càng lúc càng cao, chạy một mạch hơn mười 
bước trước bao con mắt tròn xoe trố ra nhìn, đoạn cô nhún người bật mạnh, nhảy vào giữa bầu 
người đang ấu đả. Thân thể vừa chạm đất đã xoay tròn một vòng, hai tau vung lên, lập tức cả 
một đống người đổ rạp xuống như rạ. Võ nghệ cao cường quá! Lũ côn đồ đều đờ cả người, 
trong đầu chỉ còn một ú nghĩ duy nhất: "Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? " 


Có kẻ lanh lợi tinh minh, thấy tình thế không ổn, toan lẳng lặng rút lui, song vừa ra đến cửa, đã 
thấy một cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đứng chắn ở đó. Đang chuẩn bị rặn ra một nụ cười với 
người đẹp, thì bỗng dưng thấy trước mặt tối sầm, lúc ngã xuống vẫn còn đang suy nghĩ: "Hình 
như mình bị thứ gì đánh trúng à? Mình bị thứ gì đánh ngã rồi à? " 


Còn những kẻ chạy tán loạn cũng bị một người đàn ông khác chặn lại. Người nàu không cao lớn 
lắm, chân vòng kiểng, đầu húi cua, mặt lạnh như băng, ánh mắt dữ dằn như sói, ra tay cực kù 
tàn nhẫn, kẻ nào đụng phải anh ta không gãy tay thì cũng gãy chân. 


Những kẻ ngã xuống càng lúc càng nhiều, mấy người đeo ba lô kia ngược lại càng lúc càng 
khinh khoái nhẹ nhàng, hai anh chàng trẻ tuổi thậm chí còn bỏ kẹo cao su ra nhai, ngoài ra cả 
người đàn ông râu ria cũng rút thuốc ra hút. Dương Điển xem xét tình thế, biết chuyện chẳng 
lành, cứ tiếp tục đánh thế này, người của mình chắc chắn đều làm bao cát cho người ta tập 
luyện hết. Hắn vội hét lên: "Dừng tay, dừng tay lại hết cho taol ” 


Mấy tên du thủ du thực còn sót lại vội dắt díu nhau chạy ra sau lưng Dương Điền, trố mắt lên 
nhìn mấy người đeo ba lô mới xuất hiện. Ngoài Trác Mộc Cường Ba vẫn còn rầy rà với mấy tên 
du côn cứ liều chết bám chặt lấy gã, đám người còn lại đều không truy kích, đút hai tay vào túi 
quần, nét mặt như cười mà không phải cười nhìn đám địa đầu xà, khiến tên nào tên nấy đều lấy 
làm căng thẳng. Khi chúng nhận ra mấy người này vẫn còn đeo ba lô, cả đám lại nháo nhào 
thêm một bận nữa, bọn chúng bị bao vây rồi! Cả trăm con người, không ngờ lại bị bảu người bao 


Trang 1.188/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vây! Tên nào tên nấy thầm nghĩ: "Chúng ta sẽ bị giết hết à? Liệu có cơ hội chạy thoát không? " 


Bảy người đeo ba lô ấu có cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm 
chung, đó chính là đôi mắt. Ánh mắt ấu giống hệt như ánh mắt gã say kia, không, còn đáng sợ 
hơn gã ấy rất nhiều! Đó là ánh mắt như thế nào chứ, đó là ánh mắt coi thường thần Chết. Trong 
những cặp mắt ấu, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của chính bản thân 
mình. 


Dương Điền tuyệt vọng cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc, các người là ai vậu? " 


Anh chàng trẻ tuổi dong dỏng cao kia bước đến bên cạnh hắn, chẳng hề e ngại nhìn tên côn đồ 
cao lớn hơn mình cả một cái đầu, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa đáp: "Sư đoàn 101, Đội Đặc 
chủng Hải lục không quân số 1, mã số 107657." Nói đoạn, anh liếc sang phía Trác Mộc Cường 
Ba, tiếp lời: "Đó là đội trưởng của chúng tôi! " 


Dương Điền thẫn người ra, hắn không nghe lắm đấy chứ? "Bộ đội... đặc... đặc chủng! " Anh 
chàng kia búng lên má hắn, nói tiếp: "Anh bạn, còn muốn gây phiền phức nữa không? Cứ cân 
nhắc kỹ đi nhé." 


Dương Điển ủ rũ gục đầu xuống. Nếu là thế lực xã hội đen nào khác, may ra hắn còn có thể 
giành lại địa bàn, nhưng người ta đã lôi cái danh bộ đội đặc chủng ra, cho dù thế lực bọn hắn có 
mạnh hơn gấp mười lần nữa, lại cho hắn thêm mười cái gan nữa, Dương Điền cũng không đời 
nào dám đụng đến quân đội. Mà thân thủ đám người này thế nào hắn đã tận mắt chứng kiến rồi, 
ít nhất thì dù tin nàu có lan ra cũng không đến nỗi mất mặt, còn chuyện tại sao trong bộ đội đặc 
chủng lại có cả nhà sư thì hắn cũng chẳng còn nghĩ đến nữa. 


Cảnh tượng sau trận hỗn chiến thực tan hoang điêu tàn, kẻ nào còn bò được, còn lăn được thì 
đều bám đuôi Dương Điền lấn đi mất. Đánh nhau cả đêm, Trác Mộc Cường Ba cũng dần tỉnh 
hơi men, tuy trước mắt gã vẫn là những cái bóng mờ mờ ảo ảo, nhưng ý thức đã tỉnh táo ra, bao 
nhiêu vết thương khắp người cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi. Đồng thời, trận ác đấu này đã 
phát tiết ra ngoài tất cả những nỗi nhục, sự bi phẫn mà gã phải chịu đựng suốt thời gian vừa 
qua, những bi quan, thất vọng ứ đọng trong lòng cũng dần dịu bớt. Gã mệt mỏi qục xuống, chỉ 
muốn nằm nghỉ ngơi một lúc, mệt quá, sống như vậy thực sự rất mệt. Tại sao, tại sao khi tham 
gia những đợt huấn luyện chẳng khác nào giàu vò đàu đọa, trải qua những chặng đường sinh tử 
khiến thần kinh căng ra, mình không hề thấy mệt mỏi, mà khi hưởng thụ cuộc sống, thân tâm 
lại mệt mỏi tới nhường này? 


Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu có phản ứng, vừa nãy những kẻ đánh nhau với gã, không phải 
kẻ địch đáng sợ trong ảo giác, mà đều là lũ lưu manh ở khu vực này. Chúng đi hết rồi sao? Sao 
vẫn còn mấy tên ở đây thế? Đột nhiên, một người lao bổ về phía gã. Trác Mộc Cường Ba giật 
thót mình, vốn chuẩn bị đón đỡ, bỗng nhận ra cơ thể mình như đã bị thoát lực, cánh tay không 
sao nhấc lên nổi. Chỉ thấy cái bóng kia, lao thẳng vào lòng gã. Trong ánh mắt mơ hồ cả gã tựa 
như có bóng nhạn lướt qua. AI Em gái! Trác Mộc Cường Ba thầm run lên, một luồng sức mạnh 
trào dâng lên, gã ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Chỉ nghe em gái gã khóc nức nở nói: "Em 
không làm bậy nữa... Hu hu... em... hu hu... em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu... 


Không, đây không phải giọng em gái, giọng nói này là của... Mẫn Mẫn? Trác Mộc Cường Ba 
không sao tin nổi, gã nâng gương mặt đó lên, trong mơ hồ chỉ thấy ánh mắt giống hệt như ánh 
mắt em gái mình, muốn được người ta thương vêu, được người ta quýú mến. Trác Mộc Cường Ba 


Trang 1.189/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lắc mạnh đầu, không phải đang nằm mơ đấy chứ? Gã dụi mắt thật mạnh, cảnh tượng phía trước 
dần trở nên rõ rệt hơn, vậy là, những gương mặt thân quen kia, lại một lần nữa xuất hiện trước 
mắt gãi 


Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Lạt ma Á La, Lữ Cánh Nam còn cả 
Mẫn Mẫn đang trong lòng gã nữa... 


Trác Mộc Cường Ba cựa quậy đứng lên, trong lòng vẫn tự hỏi: "Mình đang nằm mơ sao? Hay là 
vẫn chưa tỉnh rượu? " 


Nhưng ý thức lại nhắc nhở gã rằng, đây không phải là mơ, những gương mặt ấy đều đang ở 
ngay trước mắt gã, còn cả tấm thân mềm mại dịu dàng mà gã đang ôm trong vòng tay nữa, mùi 
hương cơ thể sao mà quen thuộc, đây không phải là mơ. 


Trong sự trầm mặc của những ánh mắt, Trương Lập nói một câu làm Trác Mộc Cường Ba run 
lên: "Cường Ba thiếu gia, trở về đội thôi, chúng tôi đang đợi anh đói! " 


Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, những đôi mắt trong veo ấy đều hướng về phía gã đầy cổ vũ, 
khích lệ. Nếu trên đời này còn thứ gì khiến Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại tình cảm ấm áp 
của nhân gian, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những chiến hữu đã từng cùng gã vào sinh 
ra tử nàu đây. Họ đã dắt tay nhau hết lần nàu đến lần khác vuột khỏi tay thần Chết, mỗi một 
người đều hiểu rõ và đều giữ vững một niềm tin ấu. Bất kể trước mặt có nguụ hiểm nhường nào, 
bất kể tương lai sẽ gặp những ngăn trở gì, họ cũng vẫn hết lần này đến lần khác, dắt nhau thoát 
khỏi bàn tay thần Chết. Mọi người, đều không bỏ cuộc... 


Trác Mộc Cường Ba được Đường Mẫn dìu đỡ, loạng choạng bước về phía những chiến hữu ngàu 
nào, xúc động nói: "Mọi người... không phải mọi người đều đã trở về rồi hay sao? ” 


Nhạc Dương nở một nụ cười ngập tràn ánh nắng, nói: "Cường Ba thiếu gia, đội của chúng ta đã 
giải tán hơn bốn tháng rồi, cả một quãng thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra 
mà. Chẳng phải vậu sao? Ha ha." 


Trác Mộc Cường Ba bỗng lảo đảo như muốn ngã, lúc nàu, Đường Mẫn đang đỡ gã giơ bàn tau 
lên nói: "Ôi, máu! ” 


Nhạc Dương và mấy người nữa vội bước tới đỡ, anh cởi áo ngoài Trác Mộc Cường Ba ra, nhìn 
vết đạn bắn trên vai, nói: "Không có gì, vết thương nhỏ thôi, đến bệnh viện xử lý một chút là 
xong. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, Cường Ba thiếu gia, sao anh lại ra nông nỗi này thế? " 


Trương Lập gõ nhẹ lên đầu Nhạc Dương, trách móc: "Cậu vẫn cứ nói cái kiểu thắng đuồn đuột 
thế à, đừng có học theo đội trưởng Hồ Dương chứ lại." 


Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt lên, quát: "Cậu nhóc, đây là ưu điểm của tôi đấy, đừng có mà 
bảo đấy là khuyết điểm nữal " 


Lữ Cánh Nam lúc này mới lên tiếng: "Đừng làm ôn nữa, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã." 


Trong sự vây bọc của những chiến hữu thân thiết, Trác Mộc Cường Ba được khiêng ra ngoài 
hành lang quán rượu. Ngoài cửa hơi hửng sáng, đến giờ gã mới phát hiện thấy ở chân trời đã 
xuất hiện tia nắng đầu tiên. Sau nhiều ngày chìm đắm trong men rượu, gã một lần nữa tỉnh lại 


Trang 1.190/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khi trời sáng. 


Trang 1.191/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 38 - Cảm Lại Từ Đầu 


Trên đường, trong lòng Trác Mộc Cường Ba như có trăm cảm xúc cùng đan xen, đồng thời cũng 
đầu những nghi hoặc, gã thực không sao hiểu nổi, tại sao mọi người lại trở về hết như vậu. Khi 
gã hỏi, Trương Lập liền làm bộ hờ hững như không, nói: "Tôi ra quân rồi." Kế đó lại cười cười, 
"Kò thực, khi anh gặp tôi lần đầu tiên, tôi chỉ còn nửa năm nữa là ra quân được rồi. Tôi phục vụ 
quá thời hạn đấy chứ, tiếc là không đòi được thêm đồng trợ cấp nào! Ha hai " 


"Cả Nhạc Dương cũng thế à? " 


"Chậc, đừng nhắc đến thằng ngốc ấy nữa, nếu không phải cậu ta làm thủ tục rê rà, chúng tôi đã 
trở lại sớm được hai tháng rồi." Nhạc Dương làu bàu: "Đương nhiên rồi, đơn vị của tôi đâu dễ thả 
người như thế, nói gì thì tôi cũng là thành phần tinh anh trong đơn vị. Ai giống như anh, vừa 
viết báo cáo xong đã được cấp trên phê chuẩn luôn rồi, cứ như là sợ không đẩy đi được ấy." 


"Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào! Tôi đâu đã hết tuổi phục vụ trong quân từ lâu rồi, họ dám 
không cho chắc! " 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba chuyển sang phía Lữ Cánh Nam, chỉ thấu cô mỉm cười, nói: "Tôi 
thì rất đơn giản, đây là một đất nước tự do dân chủ, anh có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho 
mình, nếu tôi muốn đi, cũng không ai giữ tôi lại được." 


Trác Mộc Cường Ba lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Anh này vội nói: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt 
đó, tôi thì không vĩ đại như thế đâu. Nghề nghiệp của tôi cũng không phải loại nghề tự do, mà 
tôi và nhà nước lại còn kú hợp đồng rồi nữa. Sở di tôi đến được, là vì mấy kế hoạch khảo sát gần 
đây đều nằm trong giai đoạn chế định, nhàn rỗi quá, lại không chịu được sự quấy rầy của giáo sư 
Phương Tân, coi như mua chút nhân tình vậu. " 


Đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, hết sức mau mắn là viên đạn lại xuyên qua khoảng trống 
giữa xương vai và xương quai xanh, không tổn thương đến động mạch và gân cốt. Những vết 
thương ngoài da khác thì có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn hở cả thịt, các bác sĩ rạch các vết 
thương ra, làm sạch rồi cằm máu. Trác Mộc Cường Ba được sắp xếp cho nằm viện theo dõi một 
tuần. Vì các vết thương quá nhiều, băng quấn khắp người, trông Trác Mộc Cường Ba như cái 
xác ướp vậy. Nằm trên giường, gã chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn các chiến hữu. Đường Mẫn 
thấy Trác Mộc Cường Ba băng bó khắp người, không khỏi nước mắt lã chã. Đội trưởng Hồ 
Dương liền nửa đùa nửa thật nói: "Chút thương tích nhỏ này đáng gì chứ, mọi người ở đây ai 
chẳng là ổ bệnh, xét ra thì bệnh viện là nơi chúng ta thường qua lại nhất đói! " 


Nghe Nhạc Dương và Trương Lập mỗi người một câu giải thích, Trác Mộc Cường Ba mới dần 
dần vỡ lẽ. Thì ra, Trương Lập và Nhạc Dương sớm đã bị giáo sư Phương Tân thuyết phục, cả hai 
đều sẵn sàng tiếp tục giúp họ tìm kiếm Tử kỳ lân. Hai anh chàng thương lượng, trở về sẽ làm 
thủ tục ra quân luôn, sau khi xử lý xong xuôi các việc cá nhân sẽ quay lại bệnh viện tập hợp. Gã 
rời bệnh viện Lahsa chưa được bao lâu, thì Trương Lập đã hừng hực quay lại, biết chuyện gã đã 
ra ngoài, Trương Lập liền về quê một chuyến, rồi đi Thanh Hải đợi Nhạc Dương. Còn đội 


Trang 1.192/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trưởng Hồ Dương thì từ đó tới giờ vẫn ở Lahsa. Nghe nói, Lạt ma Á La là người đầu tiên quay lại 
bệnh viện. Ông trở về thương lượng với các lãnh đạo tôn giáo, cảm thấy cần phải tiếp tục tìm 
kiếm Tử kỳ lân và Bạc Ba La thần miếu, nên đã trở lại tiếp tục tìm kiếm các đầu mối. Trong 
khoảng thời gian gã lùng tìm Đồng Phương Chính, rồi sống một mình ở Thượng Hải, mọi người 
đều lục tục trở về bệnh viện, chuẩn bị đợi Trác Mộc Cường Ba để cho gã một niềm vui bất ngờ. 
Ai liệu được rằng, chẳng những không đợi được gã, mà cả liên lạc cũng không sao liên lạc được. 


Lúc đó, chính là lúc gã biết được mạng sống mình chẳng còn được mấy ngày, chán nản ủ dột 
đến cực điểm. Họ đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng Nhạc Dương đã tra ra được tin tức phá sản 
của Công tụ Thiên Sư. Giáo sư Phương Tân liền hỏi mấy người bạn nuôi chó ngao cũ, nhưng 
không ai có tin tức của Trác Mộc Cường Ba cả. Mọi người vốn tưởng gã chỉ bị chấn động nhỏ, 
mấy ngày rồi sẽ khôi phục, nhưng Lạt ma Á La lại tiết lộ, gã đã trúng phải cổ độc, khi ấu, mọi 
người mới ý thức được tình hình bất ổn. Đặc biệt là khi Nhạc Dương tìm được trên mạng cảnh 
ngộ và địa chỉ của Trác Mộc Cường Ba ở Thượng Hải, mọi người liền lập tức đến đây ngay. Chỉ 
có điều, lúc đó gã đã không còn sống trong nhà trọ nhỏ đó nữa. Thượng Hải rộng mênh mông, 
người đông như biển, họ đã tìm kiếm khắp nơi mà cũng vẫn chưa thấy đầu mối gì. Về sau, dựa 
theo trí nhớ của giáo sư Phương Tân, suụ đoán gã sẽ đến quán rượu Hẹn Hò, cả đám mới đi cả 
đêm tới đó, khổ nỗi ở đâu ngõ ngách chằng chịt, phải đi vòng vòng đến hoa cả mắt 1. Nhạc 
Dương và Trương Lập phát hiện ra quán rượu này đầu tiên, nhưng lúc đó họ thấy gã đang sa, 
nên không dám kinh động, thêm nữa là Lữ Cánh Nam và những người khác không tìm được 
đường, hai anh chàng đành phải quay lại dẫn lối cho họ, có điều, sau cũng coi như là kịp thời 
xuất hiện... 


Nhạc Dương vui vẻ nói: "Sức phá hoại của Cường Ba thiếu gia thật kinh người, giống như người 
máy trong phim Mỹ ấu, lúc đó tôi và Trương Lập trông thấy, thật không dám kêu lên thành tiếng 
nữa. Chẳng may anh đã say đến độ không nhận ra chúng tôi nữa, vậu thì thảm rồi..." 


Nhạc Dương còn định nói tiếp nữa thì Đường Mẫn đã ngắt lời: "Được rồi, nối mạng được rồi 
đây, giáo sư Phương Tân muốn nói chuyện với anh này, anh Cường Ba." Trác Mộc Cường Ba 
cầm ống nghe, âm lượng đã được Đường Mẫn vặn lên mức cao nhất, mọi người ai cũng đều 
dỏng tai lên lắng nghe. 


Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy Trác Mộc Cường Ba nằm trên giường bệnh, khắp người quấn 
đầy băng trắng như xác ướp qua webcam, ông cũng không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, 
tiếng giáo sư vọng ra khỏi ống nghe: "Sao lại ra nông nỗi này? ” 


Trác Mộc Cường Ba không biết nói gì, người gã không dám đối mặt nhất chính là thầy giáo của 
mình. Giọng giáo sư Phương Tân pha lẫn vẻ châm biếm: "Tôi biết rồi, nhìn bộ dạng cậu, chắc là 
bỏ cuộc rồi đúng không...? " 


Trác Mộc Cường Ba líu ríu đáp: "Thầy giáo, tôi..." 


Giáo sư Phương Tân nghiêm khắc nói: "Tình hình của cậu tôi đã biết hết cả rồi, chỉ là không thể 
ngờ được, cậu lại bỏ cuộc nhanh như thế thôi. Giờ cậu tính thế nào? Nằm trên giường bấm đốt 
ngón tay tính ngàu tháng hả? Sống được một ngày thì tính một ngày hả? " 


Trác Mộc Cường Ba ảm đạm cúi đầu. 


Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời: "Cường Ba ơi là Cường Ba, cậu có gì mà phải... Cậu sợ cái gì cơ 


Trang 1.193/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chứ? Điều gì đã khiến cậu bỏ cuộc? Công tụ phá sản hay sinh mệnh chỉ còn kéo dài được một 
năm nữa? Hay là cả hai? Khả năng chịu đựng của cậu chỉ có vậy thôi à? Tôi còn nhớ cậu đâu 
phải là kẻ sợ chết, ở Maua, ở Đảo Huyền Không tự, ở Tư Tất Kiệt Mạc, có lần nào mà mọi 
người không lấy mạng ra đánh cược đâu, còn cậu, có lần nào không phải đã trải hết cửu tử nhất 
sinh mới sống sót trở về hay không? Nếu không phải cái chân này của tôi gãy rồi, tôi cũng 
chuẩn bị mang cả cái mạng già này ra theo cậu tiếp tục tìm kiếm nữa đấu. Còn cậu, chẳng qua 
chỉ trúng chút cổ độc vớ vần, khắp người từ trên xuống dưới không đau cũng không ngứa, lại 
còn cả một năm thời gian, cậu sợ cái gì chứ? Còn nếu vì chuyện công tụ đóng cửa, cái công tụ 
đó của cậu, năm lần bảy lượt lên voi xuống chó, chắc cậu quên rồi à? Lần đó cậu đem thế chấp 
hết nhà của mấy người bạn cùng sáng lập công tụ chỉ để tranh mua một con chó ngao con tầm 
thường, cậu nói nhất định sẽ có lời, kết quả thì sao, con chó nhỏ bị ????***#** chảy lăn đùng ra 
chết, mười mấy người các cậu đều rúc cả vào một căn nhà nhỏ dột nước suốt một năm trời, 
không phải vẫn cười nói vui vẻ đấy sao? Cái công tụ đó của cậu thì khác gì cậu đâu chứ, lúc nào 
chẳng quanh quẩn bên bờ sinh tử, chính bản thân cậu đã sáng tạo ra những kỳ tích khởi từ hồi 
sinh ấu, chẳng lẽ quên hết rồi sao? Lúc đó cậu nói với tôi thế nào nhỉ? Đã xác định là việc cần 
làm thì cứ phóng tay mà làm... Thế bây giờ, cậu đã mất cái dũng khí phóng tay mà làm đó rồi 
sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba im thin thít. Gã lờ mờ cảm thấy, lần này hoàn toàn khác với những lần 
trước đó, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào thì nhất thời gã cũng không sao nói ra được, chỉ 
đành câm như hến mà nghe. 


Giáo sư Phương Tân lại đổi giọng, nhẹ nhàng nói: "Cường Ba à, cậu nói cho tôi biết đi, lần nàu, 
rốt cuộc là khó khăn gì khiến cậu không thể vượt qua? Cậu nói đi, nếu đúng là khó khăn cậu 
không thể vượt qua thật, tôi cũng không còn gì để nói nữa." Trác Mộc Cường Ba kêu lên: "Thầy 
giáo, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi! " 


"Không! " giáo sư Phương Tân nói như chém đinh chặt sắt, "Sao cậu có thể nghĩ như vậu được 
nhỉ? Cha mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đợi con trai về phụng dưỡng: tình yêu của cậu, chẳng 
phải đứng ngay bên đấy hay sao; bạn bè cậu, những anh em cùng chung sinh tử hoạn nạn, 
người nào người nấy đều đang nhìn cậu đó; cậu còn ăn được uống được, chạy được nhảy được, 
cả người vẫn hừng hực sức sống. Nào thì gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè, không thiếu thứ 
gì, sao cậu có thể nói là không còn gì nữa chứ? Thứ mà cậu bảo không còn gì nữa ấy, là cái gì 
chứ? Cậu bảo cậu không có tiền chứ gì? Hay là cậu bảo cậu không có quyền? Hay là những nụ 
cười, những lời xun xoe ton hót, vinh hoa phú quý lúc cậu có cả tiền lẫn quyền, những thứ đó 
hết rồi phải không. Lẽ nào cậu không thể buông bỏ những thứ ấy? II" 


Trác Mộc Cường Ba đần mặt ra. Bị giáo sư Phương Tân nói cho một tràng như vậy, bản thân gã 
cũng bắt đầu thấy mơ hồ, trong lòng thầm tự nhủ: "Lẽ nào mình thực sự để ú đến những thứ đó 
hay sao? Không đúng, mình để tâm những thứ ấy lúc nào chứ? Nhưng nghe thầy giáo nói, 
chẳng phải thứ gì mình cũng có hay sao, việc gì mà phải buồn nản thương tâm như thế chứ? Rốt 
cuộc là không đúng ở chỗ nào nhỉ? " 


Trương Lập và Nhạc Dương đều ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật 
đầu. giáo sư Phương Tân quả nhiên là giáo sư Phương Tân, tài hùng biện đúng là tuyệt thế vô 
song, chẳng trách cả hạng người thành tinh như đội trưởng Hồ Dương cũng bị ông thuyết phục; 
đồng thời hai người lại nghĩ, hôm đó ở trong phòng bệnh mình cũng bị giáo sư Phương Tân làm 
cho cảm động đến khóc òa, chỉ tay lên trời mà thề sẽ giúp đỡ Cường Ba thiếu gia, không biết là 


Trang 1.194/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có phải bị khẩu tài của ông giáo sư già nàu làm cho mê muội không nhỉ? " 


Chỉ nghe giáo sư Phương Tân lại nói tiếp: "Còn nhớ câu cách ngôn đó không: tôi ủ rũ chán nản 
vì mất một đôi giàu, cho đến khi tôi trông thấu, trên phố có người mất cả đôi chân. Cường Ba à, 
cậu đã đến mức sơn cùng thủy tận đâu, cũng đâu thể nói là gặp phải thảm cảnh gì kinh khiếp 
lắm. Thái độ vĩnh viễn không bao giờ khuất phục trước kia của cậu, tinh thần hướng đến Ngao 
học của cậu, lẽ nào, đó chỉ là tự khoe khoang khoác lác thôi hay sao? Có người còn thảm hơn 
cậu gấp một trăm lần, anh ta vẫn phải kiên cường mà sống tiếp đấy thôi. Chuyện xảy ra đột 
ngột lần này, đối với cậu là một chấn động, nhưng tuyệt đối không chấn động đến nỗi cậu 
không sao phấn chấn lên nổi. Tôi tin chắc rằng, Trác Mộc Cường Ba mà tôi quen biết, tuyệt đối 
có thể đứng lên vượt qua cửa ải khó khăn này. Cậu đừng quên ý nghĩa cái tên của mình, dù là 
chuyện không thể xảy ra, ở trước mặt cậu, cũng phải trở thành có thể. Cô ưng không rũ lông 
cánh, sao có thể bay cao? Giao long không thoát vảy, sao có thể bay lượn chốn cung mây? Tôi 
hụ vọng, trải qua cơn quằn quại đau đớn sống không bằng chết này, cậu có thể... tuyệt địa trùng 
sinh! Hãy nhìn những người ở bên cạnh cậu kia đi, tại sao họ lại ở đó? Giờ đây, tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu và Tử kỳ lân không chỉ là mộng tưởng của cá nhân cậu nữa rồi! Đó là mộng tưởng 
của cả một nhóm người, sức một người có lẽ không lớn, nhưng khi một đám người tụ tập với 
nhau, sức mạnh của họ, ắt có thể thay trời đổi đất! " 


Giáo sư Phương Tân nói liền một hơi, làm cả bọn Mẫn Mẫn, Trương Lập lệ nóng lưng tròng. 
Trác Mộc Cường Ba thầm gào thét trong lòng, kỳ thực, cho dù giáo sư Phương Tân không nói 
ra những lời này, chỉ cần thấy những chiến hữu ngày trước từng người từng người một đứng 
trước mặt mình, trong mắt gã đã bừng cháy lên ngọn lửa hụ vọng rồi. Giờ đâu, luồng sức mạnh 
ấy lại càng lúc càng lớn, khiến cho máu trong người gã lại sôi lên sùng sục. 


Giáo sư Phương Tân vẫn nói tiếp: "Tôi biết, trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc, có lẽ không mở 
nút thắt này ra, cậu vẫn không thể nào yên lòng được. Còn về cổ độc trong người cậu, thì để Lạt 
ma A La đích thân nói cho cậu nghe vậy." 


Lạt ma Á La gật đầu nói: "Là thế này, trong Cánh cửa sinh mệnh, Cường Ba thiếu gia đã bị thứ 
sương mù kia phun trúng, bước đầu tôi cho rằng, đó là Ni Thích Bộ Đà, ú nghĩa chính là chỉ địa 
ngục thứ hai trong Bát Hàn địa ngục, trong Thiệt Quang Kú tập thứ mười một có viết: Ni Thích 
Bộ Đà, nghĩa là mụn vỡ. Lạnh giá kinh người, thân mọc mụn mà nứt nẻ ra. Tứ A Hàm Mộ chép 
lại ghi rằng: Ni Thích Phù Đà, là tên địa ngục chốn Hàm địa. Ý nói là, vì lạnh giá mà toàn thân 
nứt nẻ mọc mụn, sau đó vỡ tung. Sau đó tôi phát hiện, sau khi ngâm nước, cổ độc trong người 
cậu không hề mất đi, mà đã ngấm vào trong máu, khi đó khóe miệng cậu bị đổi màu xanh chính 
là minh chứng. Khi về đến thôn Công Bố, tôi hỏi cá vị trưởng lão, họ nói rằng, có lẽ cậu đã 
trúng phải Ôn Bát La ở tầng thứ sáu trong ú cảnh Bát Hàn địa ngục, tiếng Phạn nghĩa là Thanh 
Liên Hoa. Thứ cổ độc đó ngấm vào máu, tuần hoàn lưu chuyển, cuối cùng toàn thân chuyển 
sang màu xanh tím mà chết. Nhưng bọn họ cũng chỉ hiểu mỗi khái niệm, biết rằng ý nghĩa của 
Thanh Liên Hoa là đền tội, đại khái là cho người trúng cổ độc hai năm thời gian để hành thiện 
tích đức, giảm bớt tội nghiệt, bằng không, ắt sẽ chết trong thống khổ tột cùng. Sau chuyến đi 
Đảo Huyền Không tự, tôi đã trở về chùa, tra đọc rất nhiều thư tịch cổ, nhưng lúc đó ít thời gian 
quá, không tìm được hết các tư liệu liên quan, mà chỉ được các vị thánh tăng trí giả chỉ cho vài 
điều, biết rằng trong vòng hai năm cậu sẽ không gặp phải chuyện gì. Chúng tôi không nói với 
cậu ngay, là vì sợ cậu có thêm gánh nặng tâm lú, dù sao thì tư tưởng của con người cũng ảnh 
hưởng rất lớn đến bệnh tình. Có điều chúng tôi cũng không ngờ lại thành ra vậy. Kỳ thực, lần 


Trang 1.195/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này chúng tôi không từ mà biệt, chính là để giúp cậu tra tìm xem cổ độc trên người rốt cuộc là 
cái gì.” 


Lạt ma Á La nói liên một hơi dài, đột nhiên ngưng lại giâu lát. Mọi người đều tập trung lắng 
nghe, Trương Lập, Đường Mẫn đều không chịu được, buột miệng hỏi: "Rốt cuộc là cái gì vậy? " 


Lạt ma Á La nhíu mày trầm tư, cơ hồ đang tìm một cách giải thích để mọi người có thể nghe 
hiểu, cuối cùng, hai hàng lông mày của ông cũng dãn ra: "Tôi giải thích thế nàu nhé, như vậy thì 
dễ hiểu hơn một chút; đó là một loại vi sinh vật; hết sức nhỏ, so với các loại vi khuẩn, virus bâu 
giờ thì có lẽ còn nhỏ hơn nhiều, nhỏ đến nỗi dùng kính hiển vi thường cũng căn bản không thể 
phát hiện ra sự tồn tại của chúng, cần phải dùng kính hiển vi điện tử mới thấy được diện mạo 
thực sự của chúng. Loại vi sinh vật nàu thấm vào tế bào máu của cậu, chúng sẽ dùng vách tế bào 
máu của cậu làm thức ăn, đồng thời sinh sôi nảu nở trong cơ thể. Như mọi người đã biết rồi đấu, 
thời gian sống của tế bào máu không dài lắm, vì tủ sống sẽ không ngừng sinh ra các tế bào 
máu mới, vì vậy trước mắt, Cường Ba thiếu gia và lũ vi sinh vật kia chỉ có quan hệ giữa vật chủ 
và ký sinh trùng, các tế bào máu của cậu trở thành lương thực của chúng, chỉ cần tế bào máu 
của cậu có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thân thể cậu sẽ không có vấn đẻ gì cả. Nhưng số 
lượng của chúng vẫn không ngừng tăng lên từng ngày, cho tới một ngày, tế bào máu sinh ra 
trong cơ thể cậu không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng, thì mạng của cậu cũng kết thúc ở đó." 


Đường Mẫn cuống quút nói: "Có cách gì cứu chữa không? " 
Nhạc Dương nói: "Ăn nhiều trứng gà cho bổ máu." 
Trương Lập cũng nêu ý kiến: "Có thể thau máu mà." 


Lạt ma Á La lắc đâu nói: "Loại vi sinh vật nàu, phân bố rất đều đặn trên từng tế bào máu một, 
từng tế bào một, bao gồm tất cả những tế bào đã thành hình, và chưa thành hình. Các bác sĩ ở 
bệnh viện kiểm tra, phát hiện tủy sống của Cường Ba thiếu gia khác thường, đó chính là vì, 
những vi sinh vật kia đã bám chặt vào biểu bì của những tế bào tạo máu, thoạt nhìn thì giống 
như là tế bào tạo máu có vấn đẻ, thế nên họ mới đưa ra kết luận rằng cậu ấy bị ung thư máu. 
Với kỹ thuật y học hiện nay, có thể thay máu, nhưng không thay được toàn bộ tủy sống. Chỉ cần 
còn lại một tế bào, thứ vi sinh vật kia sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phương pháp thay tủy trong 
việc trị liệu bệnh ung thư máu hiện nay, là trước tiên giết chết các tế bào mắc bệnh, sau đó tiến 
hành cấy tủu sống mới vào, cậu không thể nói là giết hết tất cả tế bào máu, phải không? Hơn 
nữa, tôi nghĩ là, thứ vi sinh vật ấu... rất khó tiêu diệt đó. 


Lạt ma Á La đưa mắt nhìn mọi người, nói tiếp: "Có lẽ chúng có kết cấu nha bào riêng, có phôi 
nang riêng. Vi sinh vật có thể sống cả nghìn năm trong trạng thái chết giả như thế, e rằng 
không phải dễ mà trừ diệt được đâu." 


Ba Tang đội nhiên hỏi: "Nếu đến một ngày nào đó, tế bào máu trong cơ thể Cường Ba thiếu gia 
không thể cung ứng cho những vi sinh vật ấu, kết quả sẽ thế nào? " 


Lạt ma Á La đáp: "Các loại tế bào máu khác nhau có công dụng khác nhau, có loại dùng để cảm 
máu, có loại để thanh trừ vi khuẩn, có loại để vận chuyển dưỡng khí. Một khi các tế bào máu 
không thể cung ứng cho những vi sinh vật đó, chúng sẽ ăn thủng vách tế bào, khiến một lượng 
lớn tế bào máu cùng lúc chết đi. Lúc đó, máu trong người Cường Ba thiếu gia sẽ mất hết công 
năng vốn có, thân thể tím tái vì thiếu oxw, tất cả cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt, vì vậu không 


Trang 1.196/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể xử lý được các vi khuẩn mà sinh ra hoại huyết, vi khuẩn sinh sôi nấu nở với số lượng lớn 
khiến cả người cậu ấu phình lên, vì không có tác nhân làm đông máu, nên toàn thân sẽ chảy 
máu không ngừng. Nếu thật sự đến lúc đó, cho dùn dùng bất cứ phương pháp trị liệu nào cũng 
chẳng ích gì cả." 


Mọi người nghe vậy đều bản thần người ra, một người phình lên như quả nho màu tím, toàn 
thân chảy máu, đó là trạng thái như thế nào chứ, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến người ta phải sởn cả 
gai ốc lên rồi. "Cổ độc..." Ba Tang thấp giọng lặp lại từ ngữ ấy hai lần, đột nhiên toàn thân run 
lên một chặp, thật hụ vọng cả đời này cũng không phải tiếp xúc với thứ đáng sợ ấu. 


Đường Mẫn cơ hồ muốn khóc: "Lẽ nào, lẽ nào thực sự không có cách gì sao? Đại sư, những vị 
Hoạt Phật, Kim Cương thánh sứ, Thượng sư, họ cũng không có cách gì sao? " 


Lạt ma Á La giải thích: "Dựa trên những ghi chép trong thư tịch cổ, loại cổ độc nàu có một 
phương pháp hóa giải rất đặc biệt, dịch từ tiếng Phạn ra, thì nghĩa là "rửa máu”, nó cần dùng 
đến một loại sinh vật khác, để thực hiện... một số thao tác rất cổ xưa." 


Khi Lạt ma Á La nói có cách hóa giải, mọi người lại tập trung toàn bộ tỉnh thân lắng nghe, 
nhưng lúc nghe ông nói đến một loại sinh vật khác, cả bọn lại nổi hết da gà lên. Có trời mới biết 
cổ độc mà tôn giáo kia sử dung là kiểu gì chứ. 


Lạt ma Á La cười khổ nói: "Vấn đề là, chưa từng có ai trông thấu hay nghe về thứ sinh vật cổ 
dùng để rửa máu ấu, chúng đã không còn tồn tại trên thế giới nàu nữa rồi..." Nói đoạn, ông đưa 
mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, nói: "Vì những sách cổ mà tôi đã tra đọc không được 
đầu đủ, nên không tìm ra cách nào khác nữa. Nếu nói còn phương pháp khác có thể loại trừ 
được cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh ấu, chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất..." 


"Bạc Ba La thản miếu! " Gân như tất cả mọi người đều đồng thanh thốt lên. Lạt ma Á La gật gật 
đầu nói: "Đâu cũng chính là nguyên nhân mà tôi nói với Cường Ba thiếu gia." 


Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Nói như vậy, trừ phi thực sự muốn từ bỏ mạng sống, muốn tự 
sát, bằng không bất kể là vì xây dựng lại công tụ, hay là vì để mình tiếp tục được sống, tôi cũng 
không thể không tiếp tục hành trình kiếm tìm nơi thần bí ấu... Bạc Ba La thần miếu! " 


Lạt ma Á La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Cường Ba thiếu gia, cậu còn nhớ Đa Cát 
không. Có lẽ đây chính là số mệnh, số mệnh của cậu öó...! " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, trong màn hình ánh lên những tia nhìn khích lệ, 
giáo sư đang thầm gật đầu. Gã xoay qua phía phòng bệnh, mỗi một người đang đứng bên 
giường gã lúc này đây, đều nhìn gã với ánh mắt kỳ vọng. Gã mỉm cười, nói: "Xem ra, tất cả đều 
do số mệnh an bài cả rồi, tôi còn phải nghĩ suy do dự gì nữa chứ? Thật sự tôi không thể ngờ, 
trong lúc gian nan khó khăn nhất, mọi người lại kéo tôi trở về. Cảm ơn, cảm ơn mọi người... 
Vậy thì, chúng ta làm lại từ đầu thôi! " 


Bàn tau quấn đầy băng của gã, nắm chặt lấu tau Lạt ma Á La, kế đó, là Trương Lập, Ba Tang, 
Lữ Cánh Nam... hết người này đến người kia, tay của tất cả mọi người, lại tể tựu về bên nhau 
một lần nữa... 


Chú Thích 


Trang 1.197/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1."Phố Tây" ở Thượng Hải là khu phố cũ, đường nhỏ ngõ nhỏ đan xen chằng chịt, lại thêm chính quyền thành phố 
cấm tiệt các loại phương tiện có động cơ, nên họ tìm Trác Mộc Cường Ba vất vả như thế cũng là hợp lú. 


Hết tập 5 


Trang 1.198/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tạp VI- Giới thiệu 


Thất bại ở núi Tử thần Tư Tất Kiệt Mạc trở về, Trác Mộc Cường Ba rơi vào tình cảnh vô cùng bi 
đát: cổ độc nhiễm trong máu, thời hạn sống còn chưa đầy năm, trở thành con nợ lớn vì công tụ 
phá sản, đội ngũ mất sự đỡ đầu của nhà nước, tan tác mỗi người một nơi... Nhưng họ, những 
người bạn sinh tử có nhau, đã nhanh chóng tập hợp lại, tự lực cánh sinh lao vào cuộc đua khốc 
liệt với những tổ chức lớn trên thế giới từ lâu vẫn truy tìm Hương Ba La. 


Họ có thêm thành viên, ráo riết luyện rèn, lặn lội trong hiểm nguy tìm kiếm các tư liệu mật quan 
trọng. Dưới sự dẫn dắt của Trác Mộc Cường Ba, bí mật của Mật quang Bảo giám tưởng như vĩnh 
viễn khép kín đã lần đầu hé lộ, và hình ảnh chân thực của Hương Ba La hiện ra tráng lệ như 
một sự khích lệ, đền đáp... 


Trang 1.199/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương +1 - Bí Vật Của Vật Tu Giả 


Giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu như thế này: "Không nghi ngờ gì nữa, Hitler là một kẻ 
cuồng tín sùng bái năng lực siêu tự nhiên, tư tưởng này đã thúc giục y cùng một số quan chức 
cấp cao cũng sùng bái năng lực siêu tự nhiên khác, tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm 
cả việc thành lập lực lượng Waffen- SS và Hiệp hội Di sản Tổ tiên, rồi những hành động tìm 
kiếm Chén Thánh, Mũi Giáo Thần Thánh, nghiên cứu văn tự cổ, đặc biệt là sự kiện Tâu Tạng..." 


Thấy Cường Ba thiếu gia ú chí đã khôi phục, mọi người đều hân hoan cổ vũ, không tránh khỏi 
huyên náo một hồi. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, một cô y tá lập tức đi vào nhắc nhở, nói bệnh 
nhân cần được nghỉ ngơi, không nên chui rúc hết cả vào đâu như thế này, để lại một hai người 
chăm sóc là được rồi, những người khác phải ra ngoài hết. 


Lúc này Trác Mộc Cường Ba đã bình tĩnh trở lại sau cơn say và sau những xúc cảm kích động 
dồn dập, trong lòng vẫn còn nhiều điều nghi vấn, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế 
nào. Giáo sư Phương Tân ở đầu máy bên kia dường như nhìn thấu tâm sự của gã, khi mọi người 
chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh để Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn ở lại với nhau, giọng giáo sư 
liền vang lên qua loa máy tính: "Cánh Nam, đại sư nữa, về số tài liệu hai người gửi cho tôi đó, tôi 
vẫn còn vài vấn đề muốn hỏi, hai người ở lại một chút đã nhé." 


Trương Lập đề nghị, ở gần đấy có siêu thị, mọi người ra đó mua ít đồ. 


Vậy là, Lữ Cánh Nam và lạt ma Á La ở lại, còn những người khác đều ra ngoài mua sắm. Trong 
lúc y tá vào đo huyết áp, nhiệt độ cho Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam nói chuyện với giáo 
sư Phương Tân. Sau khi cô y tá đi khỏi, Trác Mộc Cường Ba nhìn bóng lưng Lữ Cánh Nam, 
thấp giọng thì thào hỏi: "Đại sư, có một chuyện tôi không được rõ cho lắm." Gã ngưng lại giây 
lát, rồi hỏi thẳng: "Trương Lập, Nhạc Dương trở lại giúp tôi, điều này tôi có thể lú giải được; Ba 
Tang và đội trưởng Hồ Dương tôi cũng có thể lú giải, nhưng trường hợp của đại sư và Cánh Nam 
thì khiến tôi lấy làm bất ngờ. Với năng lực và bản lĩnh của hai người, hoàn toàn có thể tìm được 
một đội ngũ tốt hơn nhiều, cho dù gia nhập đội tìm kiếm của nhà nước cũng không thành vấn 
đề gì, đúng không? Tại sao hai người lại chọn tôi? " 


Lạt ma Á La đứng lên, ra đóng cửa phòng bệnh. Lữ Cánh Nam chỉ liếc một cái, như đã sớm 
đoán được Trác Mộc Cường Ba sẽ chất vấn chuyện nàu. Lạt ma Á La bước trở lại bên cạnh 
giường bệnh của Trác Mộc Cường Ba, từ tốn: "Ừm, Cường Ba thiếu gia, có một số chuyện 
chúng tôi vẫn chưa nói với cậu. Hiện giờ, tôi nghĩ, cũng đã đến lúc phải cho cậu biết rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, im lặng lắng nghe. Lạt ma Á La nói: "Năm xưa, toàn bộ Đạo 
quân Ánh sáng biến mất trong một đêm, chuyện này tuy rất bí mật, nhưng dù sao cũng đã để 
nhiều gia tộc lớn và hoàng gia hay biết rồi, nhưng vẫn còn một chuyện bí mật hơn, thậm chí cả 
hoàng gia năm đó cũng không hẻ biết đến. Đó chính là, không phải toàn bộ Đạo quân Ánh sáng 
đã bỏ đi, họ vẫn còn để lại ở thế giới nàu một cánh quân nhỏ. Cánh quân này, toàn bộ là những 
đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, vẫn còn chưa hoàn thành quá trình huấn luyện, cũng có nghĩa là, 
những đứa trẻ này chưa phải là chiến binh thực thụ của Đạo quân Ánh sáng, mà chỉ là lực lượng 
hậu bị, trong đó có rất nhiều đứa, thậm chí chỉ mới vừa được chọn vào huấn luyện mà thôi. 


Trang 1.200/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Những đứa trẻ này, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đã xảy đến với các thành viên 
trưởng thành của Đạo quân Ánh sáng, cũng không hẻ biết họ cất giấu bí mật gì, có lẽ chính vì lự 
do đó, chúng mới bị bỏ lại, bị giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Tương truyền, những đứa trẻ nàu 
vẫn ở lại nơi bí mật đó, tiếp tục tiếp nhận huấn luyện từ những đứa lớn hơn, còn được lệnh 
không được ra ngoài, phải ở nguyên tại chỗ đợi Đạo quân Ánh sáng phái người đến đón đi. 
Nhưng chúng cứ đợi mãi, đợi mãi đến khi trưởng thành rồi mà vẫn không nhận được bất cứ tin 
tức gì liên quan tới Đạo quân Ánh sáng. Bọn chúng, đã bị bỏ rơi. Về sau, khi chúng ra khỏi sơn 
cốc bí mật đó, cao nguyên đã dấy lên vô số cuộc tranh đoạt, chiến tranh nổ ra khắp nơi, cánh 
quân bị Đạo quân Ánh sáng bỏ lại nà trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng đã phát triển thành một 
tổ chức đặc thù, được người đời gọi là Mật tu giả, cũng chính là... chúng tôi! " 


Trác Mộc Cường Ba từ đầu chí cuối vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm chấn động dữ dội, 
nếu không phải bị băng bó khắp người, chỉ e gã đã ngồi bật dậy từ lâu rồi. Mặc dù gã cũng mang 
máng cảm thấy lạt ma Á La và Lữ Cánh Nam hình như liên quan gì đó với Đạo quân Ánh sáng, 
thậm chí còn từng nghĩ rằng họ chính là hậu duệ của bộ tộc Qua Ba, nhưng đáp án của lạt ma Á 
La vẫn khiến gã nhất thời khó mà chấp nhận nổi, thật không ngờ bọn họ lại chính là Đạo quân 
Ánh sáng! Cánh quân bị bỏ rơi của Đạo quân Ánh sáng! Gã liếc nhìn giáo sư Phương Tân đang 
nói chuyện với Lữ Cánh Nam qua máy tính; chắc giáo sư cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của gã 
và lạt ma Á La, nhưng phản ứng của ông cho thấu rõ ràng giáo sư đã biết chuyện này từ trước 
rồi. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì thân thủ đó, cùng với sự hiểu 
biết của lạt ma Á La về bộ tộc Qua Ba cũng như Đạo quân Ánh sáng, lẽ ra gã phải nghĩ ra từ lâu 
rồi mới đúng, chẳng qua là từ đó tới giờ gã vẫn luôn cảm thấu khả năng này khó có thể xảy ra 
mà thôi. Tại sao Đạo quân Ánh sáng bỏ rơi họ? Vì họ không hề biết chuyện xảy ra năm đó hay 
sao? Hay vì Đạo quân không muốn để lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ấy? Tại sao lại 
không đưa lũ trẻ đó trở về nơi quần cư của bộ tộc Qua Ba? Có điều, rất hiển nhiên là năm đó 
Đạo quân Ánh sáng không hề muốn người trong bộ tộc mình biết chuyện, vậu thì chuyện không 
đưa lũ trẻ về cũng có thể lú giải rồi. Nhưng, giờ mấyngười bọn lạt ma Á La muốn tìm Đạo quân 
Ánh sáng để làm gì? Muốn đòi họ cho một lời giải thích về vận mệnh bị bỏ rơi của mình ngàu đó 
hay sao? Chỉ trong chốc lát, vô số câu hỏi cùng lúc ùn lên trong óc gã. 


Lạt ma Á La như nhìn thấu tâm tư của Trác Mộc Cường Ba, lại nói tiếp: "Đạo quân Ánh sáng 
năm đó không chỉ mang đi tất cả châu báu trong Tứ Phương miếu, mà còn toàn bộ kinh điển 
nữa. Nếu trong Tứ Phương miếu chỉ cất giữ điển tịch của Bản giáo và Phật giáo thì cũng chẳng 
sao, nhưng ở đó còn cất giấu cả giáo lý duy nhất và toàn bộ nghi thức điển lễ của Qua Ba tộc 
chúng tôi. Công việc truyền thừa tín ngưỡng trong Qua Ba tộc trước nay đều do Đại Bản Ba và 
các tế sư thuộc hạ của mình hoàn thành, đồng thời họ cũng là người phụ trách giải đáp những 
nghi hoặc trong lòng tộc nhân và những thắc mắc về giáo lý, giáo nghĩa. Nhưng khi Đạo quân 
Ánh sáng biến mất, họ cũng biến mất theo. Cậu biết rồi đó, người Qua Ba không có chữ viết, 
đại đa số binh sĩ của Đạo quân Ánh sáng cũng không biết chữ." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, điều này thì gã hiểu được, hơn nữa, ở thời cổ đại một vị quân 
vương chỉ cần đạo quân hùng mạnh của mình có thể nghe hiểu mệnh lệnh và chấp hành mệnh 
lệnh là đã đủ lắm rồi, không cần binh sĩ phải có đầu óc thông minh, tri thức uyên bác để làm gì. 


Lạt ma Á La lại kể tiếp: "Duy chỉ có những binh sĩ canh gác Tứ Phương miếu, vì được tiếp xúc 
và bảo quản điển tịch, có một số rất ít người đã biết chữ, đồng thời còn ghi chép lại những giáo 


Trang 1.201⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lú được Đại Bản Ba truyền dạy, phụng thờ làm Thánh điển, đem bảo tồn chung với những kinh 
sách khác trong Tứ Phương miếu. Bộ Thánh điển đó, chính là toàn bộ tín ngưỡng của bộ tộc 
Qua Ba chúng tôi, và cũng là bộ duy nhất còn sót lại trên đời này." 


Trác Mộc Cường Ba bừng tỉnh ngộ: "Cũng có nghĩa là, hai người muốn tìm lại..." 


Pháp sư Á La 1 nói: "Tín ngưỡng của chúng tôi vốn từng trải qua một thời kỳ phồn vinh, không 
thể nào không có dấu vết gì trong lịch sử được, ít ra thì cũng phải có vị trí nhất định trong giới 
tôn giáo rối ren phức tạp thời đó mới đúng. Nhưng chính vì hơn trăm năm loạn lạc sau khi Lãng 
Đạt Mã diệt Phật, tôn giáo của chúng tôi và Bạc Ba La thần miếu đã bị lịch sử triệt để lãng quên. 
Sau này, tôn giáo của chúng tôi cũng giống như nhiều tôn giáo bị biến mất khác, chỉ có thể tìm 
được một số ít phục tàng trong đống hoang tàn đổ nát bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh. 
Nhưng chúng tôi đã mất đi cả tên tôn giáo của mình, quên cả giáo nghĩa, giáo lý, chỉ còn lại một 
số ít những người tu hành địa vị thấp kém, chỉ biết tuân theo phương cách các bậc tiền bối để 
lại, dựa vào những kinh sách thiếu đầu thiếu đuôi mà lẳng lặng tu hành. Giờ đâu, tôn giáo của 
chúng tôi giống như Phật giáo không có Phật pháp, Cơ Đốc giáo không có Kinh Thánh vậu. 
Một thời gian rất dài, những người tu hành thậm chí còn không biết tại sao mình lại tu luyện như 
vậu, tu luyện như vậy để làm gì. Trong rất nhiều kú lục tu hành của các bậc tiền bối viết kín đặc 
hết câu hỏi nàu đến câu hỏi khác. Hơn một nghìn năm nay, chúng tôi vẫn luôn đi tìm lại Thánh 
điển của mình, không hề từ bỏ." 


Trác Mộc Cường Ba thận trọng đưa mắt liếc Lữ Cánh Nam một cái, rồi hạ giọng hỏi: "Vậy Cánh 
Nam cũng là người Qua Ba à? " 


"Không, Lữ Cánh Nam tuy là Mật tu giả, nhưng lại không phải là người Qua Ba, cô ấy thuộc về 
dòng ngoài. Thực ra, chuyện Mật tu giả chúng tôi là hậu duệ của Đạo quân Ánh sáng và bộ tộc 
Qua Ba ban đầu cô ấy cũng không hề hay biết, sau khi đến thôn Công Bố, cô ấy mới dần hiểu 
được sự tình. Vì Mật tu giả không có điện đường của tôn giáo mình, nên từ rất lâu về trước, tổ 
tiên chúng tôi đã dung nhập vào các tôn giáo khác, đồng thời lan tỏa ra các tổ chức tôn giáo ở 
xung quanh. Đến giờ thì cả mấy hệ phái lớn của Phật giáo Tạng truyền đều có Mật tu giả. Tại 
Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á cũng có Mật tu giả. Phát triển từ đó đến nay, các 
Mật tu giả dòng ngoài đã rất đông, có điều, họ tuyệt đối không hề hay biết chút gì về ngọn 
nguồn cũng như truyền thừa của Đạo quân Ánh sáng hết." Nói đến đâu, pháp sư Á La hai mắt 
sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường Ba, tiếp lời: "Những chuyện này, chúng tôi từ 
đó tới giờ vẫn chưa nói với cậu, chính là vì từ khi nhà thám hiểm người Anh tên Morton Stanley 
kia bỗng dưng xuất hiện, các tổ chức, các nhóm người tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu quả thực 
là quá nhiều, nếu để bọn họ biết được thân phận của chúng tôi thì... Vì vậu, chuyện nàu ngoài 
cậu và giáo sư Phương Tân ra, những người khác..." 


"Tôi biết rồi." Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ý của pháp sư Á La, liền hứa sẽ bảo mật. Đoạn gã lại 
hỏi: "Nói như vậy là, lúc trước pháp sư nói với chúng tôi rằng mình không hiểu biết gì về tôn 
giáo thần bí kia, thì ra chỉ không muốn chúng tôi biết được thân phận thực sự của các vị thôi? " 


"Không, " pháp sư Á La cải chính: "Đám Mật tu giả bị bỏ rơi chúng tôi đã hoàn toàn mất đi tất 
cả những gì liên quan đến tôn giáo trước kia, vì vậu, cũng có thể nói là căn bản không hiểu gì vẻ 
nó hết. Tôn giáo được hình thành khi nào, hưng thịnh vào đời nào, giáo lý như thế nào, phân 
thuộc ra sao, đã từng làm được những gì, tất cả những điều ấy chúng tôi đều hoàn toàn không 
hề hay biết. Còn như Đảo Huyền Không tự, một công trình huy hoàng rực rỡ như thế mà chúng 


Trang 1.202/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi cũng chẳng biết nó ở nơi đâu. Chẳng qua chỉ là xem được hình vẽ trong một vài kinh sách 
tản mát còn sót lại mà thôi. Còn cả Cánh cửa Sinh mệnh ở thôn Công Bố nữa, đó có lẽ là một 
thánh đàn trong Giáo, những người sáng lập ra thôn Công Bố, cũng là đồng bào trong Giáo... 
nhưng chúng tôi đã đứt liên lạc từ gần nghìn năm nay rồi. Cả những thứ cổ trùng đó nữa, kinh 
sách ghi chép về thứ này cực kỳ ít, mà đại đa số đều đã bị thất lạc cả. Còn như giống dây leo 
trong Đảo Huyền Không tự, rồi tử vong trùng, không khí nén, hồ cường toan... chúng tôi cũng 
như các cậu thôi, nghe cũng chưa từng nghe tới chứ đừng nói là hiểu biết về chúng." 


Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài một tiếng, lại nói: "Nhưng pháp sư vẫn chưa trả lời tôi, tại sao 
hai người lại sẵn lòng giúp đỡ tôi như vậy. Hiện giờ điều kiện của chúng tôi so với đội chuyên gia 
của nhà nước thì kém nhiều lắm lắm cơ mà? " 


"Bởi vì cậu là Thánh sứ! " Pháp sư Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba nhăn mặt nhíu mày dưới lớp 
băng bó, nói bằng giọng khẳng định: "Kỳ thực, trong đám Mật tu giả chúng tôi, từ xưa đã có lời 
đồn như vậy. Chỉ có Thánh sứ mới mở được cánh cửa lớn của Bạc Ba La thần miếu. Vì vậu, bất 
kể thế nào, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu, trừ phi cậu muốn bỏ cuộc." 


Các trưởng lão thôn Công Bố xưa nay vốn không chịu gặp người ngoài, chính là sau khi gặp mặt 
pháp sư Á La mới đồng ý tiếp gã. Trác Mộc Cường Ba tức thì nhớ lại được chuyện này, vội hỏi: 
"Đúng rồi, pháp sư, hai người và dân thôn Công Bố chắc cùng một tôn giáo đúng không? Vậy 
tại sao họ nghĩ tôi là Thánh sứ thế? Mà cả Merkin nữa, sao hắn cũng thành Thánh sứ được? " 


"Không biết nữa." Pháp sư Á La cười khổ lắc đâu: "Cường Ba thiếu gia, cậu vẫn chưa hiểu, 
chúng tôi đã không liên hệ gì với nhau hơn một nghìn năm nay rồi, bọn họ không biết đến sự 
tồn tại của chúng tôi, chúng tôi cũng không biết rằng có họ tồn tại trên đời này. Lời thể mà họ 
tuân thủ ấy là do tổ tiên truyền lại, vì vậu, bất cứ ai cũng không thể thăm dò bí mật của họ được. 
Có điều, theo suy đoán của tôi, những người gọi là Thánh sứ có lẽ là một quần thể đặc thù, 
giống như trong một trăm nghìn người mới có một người thuộc nhóm máu AB âm tính vậu. 
Nhưng quần thể này, không chỉ có một hoặc hai thôi, bằng không thì không thể nào giải thích 
nổi, tại sao cả trong đám người nước ngoài cũng xuất hiện Thánh sứđược." 


Cuối cùng, pháp sư nói: "Giờ thì Cường Ba thiếu gia không còn nghỉ ngại gì nữa chứ? Tuy mục 
tiêu của chúng ta khác nhau, nhưng lại có chung một đích đến. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của 
cậu, Cường Ba thiếu gia ạ." 


"Không, chớ nên nói vậu." Trác Mộc Cường Ba vội đáp: "Là mọi người đang giúp đỡ tôi, pháp 
sư Á La, cả giáo quan nữa, không có hai người, thì không thể có tôi ngàu hôm nay được..." 


Lúc này, giáo sư Phương Tân đã thảo luận xong với Lữ Cánh Nam, quay sang bảo Trác Mộc 
Cường Ba: "Được rồi, Cường Ba à, giờ thì cậu đã rõ thân phận của pháp sư, tôi nghĩ những nghi 
vấn trong lòng chắc hẳn cũng đã được tháo gỡ rồi phải không, để tôi cho cậu biết kế hoạch và 
các sắp xếp của chúng ta trong bước tiếp theo." 


Lữ Cánh Nam xoay máy tính về phía Trác Mộc Cường Ba, để gã nghe được rõ hơn chút nữa. 
Giọng giáo sư Phương Tân vang lên: "Mấy hôm nữa pháp sư Á La sẽ trở lại chỗ tôn giáo của họ 
để thu thập thêm tư liệu, Cánh Nam cũng phải trở về Tây Tạng, đội trưởng Hồ Dương và 
Trương Lập cần đi mua thêm vũ khí trang bị, Nhạc Dương và Ba Tang thì đi lần theo một đầu 
mối khác, trong thời gian dưỡng thương, Mẫn Mẫn sẽ ở lại chăm sóc cậu." 


Trang 1.203/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Thầy giáo, thầu vừa nói đầu mối phải không? Chẳng phải đầu mối của 
chúng ta đã đứt đoạn rồi sao? Còn đầu mối gì nữa? " 


Giáo sư Phương Tân ở phía bên kia bật cười đáp: "Cậu có điều chưa biết rồi, Cường Ba à. Mặc 
dù những đầu mối rõ ràng nhất đều đã đứt đoạn, nhưng các đầu mối khác thì vẫn có thể tiếp tục 
lần theo. Chẳng những vậy, giờ đây đầu mối của chúng ta còn nhiều hơn trước rất nhiều nữa." 


Nhìn bộ dạng như muốn ngồi bật dậy của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân liền giải 
thích: "Vì lúc đó chúng ta giải tán bất ngờ quá, nên rất nhiều đầu mối còn chưa kịp chỉnh lý sắp 
xếp lại, thời gian sau này thì lại không thể nào liên lạc được với cậu. Cậu thử nghĩ lại xem, 
những văn bản chúng ta chụp trong địa cung ở châu Mỹ chẳng phải là vẫn chưa dịch được hết 
hay sao? Còn nữa, Cổ Cách kim thư mà các chuyên gia cho chúng ta, cũng mới chỉ dịch được có 
phần đầu tiên, không đúng à? Chúng ta không thể dịch được toàn bộ, không có nghĩa là các 
chuyên gia cũng đình đốn không thể tiến lên. Vừa nãy tôi và Cánh Nam chính là thảo luận về 
những bản dịch mới đó đấy. Hơn nữa, chúng ta còn có mấy đầu mối khác nữa..." 


Đang nói chuyện thì mấy người bọn Trương Lập quay lại, túi lớn túi nhỏ các thức ăn dinh dưỡng 
và hoa quả chất đầy giường. Cả bọn đang cao hứng vui vẻ thì thầm đùa cợt mấy câu gì đó, chợt 
nghe Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Nhạc Dương, chúng ta phát hiện ra đầu mối gì mới hả? Sao tôi 
không thấy có gì nhỉ." 


Nhạc Dương kéo một chiếc ghế xếp ngồi xuống, một tay đặt lên thành ghế, đầu gục xuống taụ, 
không chút khách khí nhận quả dương mai Đường Mẫn đưa cho, vừa nhét vào miệng nhồm 
nhoàm vừa nói: "Cường Ba thiếu gia, còn nhớ cái xác chết của tên lính Nazi đó không? Chúng 
ta tìm được trong cái xác ấy một bao thuốc có chữ viết, anh vẫn nhớ chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi "ừm” một tiếng, gật đầu. Nhạc Dương lại tiếp lời: 
"Giáo sư Phương Tân đã nhờ chuyên gia dịch được rồi. Đầu mối này thì cả tổ chuyên gia cũng 
không biết đâu đấy." 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, sững sờ nói: "Không... không trình lên à." 


Chỉ nghe Nhạc Dương gãi gãi đầu đáp: "Chuyện này à, lúc đó đi cũng hơi vội, nói giải tán là giải 
tán luôn, nên tôi quên béng đi mất." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trong thời gian tỉnh thần cậu bị sa sút, tôi đã tìm các chuyên gia giải 
nghĩa những văn tự đó, chúng được viết bằng mật mã quân Đức thường sử dụng trong Thế chiến 
II, muốn đọc được cũng phải tốn không ít công sức. Giờ chúng ta đã biết ý nghĩa mặt chữ là, trở 
lại căn cứ địa số 3, tìm kiếm, phá giải, chỉ một câu như thế thôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phát 
hiện được một số đầu mối khác trên bao thuốc đó. Thời gian sản xuất của bao thuốc là khoảng 
năm 1945, cũng là năm quân Đức chiến bại, như vậy có nghĩa là, rất có khả năng bọn họ chưa 
trở về căn cứ địa, còn chuyện tìm kiếm, và phá giải cái gì, theo tôi, cần phải tiến hành điều tra 
kỹ hơn. Trên thực tế, chúng tôi đã tra xét được một số rồi. Năm đó đảng Nazi cho xây dựng mấu 
căn cứ trên đất Tây Tạng, chỉ có điều tấm bản đồ chú thích vị trí của chúng giờ có lẽ đang lưu 
trữ bên Nga. Chỉ cần tìm được vị trí của căn cứ số 3, nói không chừng chúng ta sẽ có thêm phát 
hiện gì mới cũng nên. À, đúng rồi, còn một đầu mối quan trọng nữa, Trương Lập đã mang đến 
cho cậu rồi đâu. " 


Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, lẳng lặng lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da 


Trang 1.204/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


màu đen dày cộp, đặt lên ngực gã. Trác Mộc Cường Ba thoáng sững sờ, rồi sực nhớ ra, kêu lên 
kinh ngạc: "Nhật kú của Đường Thọi " Chỉ thấu Mẫn Mẫn bên cạnh gã khẽ gật đầu. Trác Mộc 
Cường Ba mừng rỡ ngồi bật dậu, suýt chút nữa làm những vết thương khắp người vỡ ra. 


"Các cậu phát hiện ở đâu thế? " 


Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau cười cười: "Nói thế nào nhỉ, có thể coi như là ông trời gửi 
tặng cho cũng được, lúc mới về bệnh viện, vì bị giải tán gấp quá nên cũng không kịp kể cho kỹ 
càng với mọi người." Sau đó, hai anh chàng liền thuật lại một lượt chuyện mình gặp hiểm nguy 
trên đường trở lại Tâu Phong đới, rồi bị gió thổi đi thế nào, rơi xuống lều bạt thế nào. Trác Mộc 
Cường Ba nghe xong mới biết cuốn nhật kú của Đường Thọ này quả nhiên xuất hiện rất lụ kỳ. 
Gã cười cười nói: "Sao các cậu không giao ra cho cấp trên? " 


Trương Lập hạ giọng thì thầm: "Dù sao thì cũng có ai biết đâu? " 
Nhạc Dương biện bạch: "Cái này lẽ ra phải là tài sản cá nhân của Mẫn Mẫn chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba cầm cuốn nhật kú lên, không thể chờ được, chỉ muốn lật tìm những ghi 
chép có liên quan tới Bạc Ba La thần miếu, nhưng lật giở mấy chục trang rồi cũng không thấu 
gì. Trương Lập đứng bên cạnh bèn giải thích: "Không cần tìm đâu, Cường Ba thiếu gia, mấy 
trang đó bị người ta xé đi rồi. Chắc là lúc đầu có ba nhân viên kiểm lâm rời khỏi trạm bảo hộ 
Khả Khả Tây Lý, họ có lẽ đã lần theo những gì ghi trong nhật ký mà đến được rừng tháp băng, 
nhưng khi chúng tôi phát hiện ra cuốn nhật kú này thì chỉ có hai cái xác thôi. Cũng có nghĩa là, 
còn một kẻ khác, kẻ này đã thoát khỏi lũ rắn trắng. Hắn chỉ mang theo những trang bị thiết 
thực nhất, đến cả cuốn nhật kú này, hắn cũng chê quá nặng nề mà chỉ xé đi mấy trang liên 
quan. Chúng tôi đã xem đi xem lại rồi, chỉ có những trải nghiệm mạo hiểm của Đường Thọ ở 
các nơi khác thôi, không hề có bất kỳ nội dung nào đề cập đến Bạc Ba La thần miếu cả." 


Trác Mộc Cường Ba cụt hứng gập cuốn nhật kú lại, nói: “Thì ra là thế." 

Nhạc Dương liền cổ động tỉnh thần: "Nhưng cũng đừng nản lòng thế, Cường Ba thiếu gia, anh 
vẫn chưa xem kỹ cuốn nhật kú đó mà, nội dung trong đó giúp chúng ta rất nhiều đấy. Đường 
Thọ đã mua loại vũ khí, trang bị nào ở nước nào, thông qua mối chợ đen nào, tất cả đều được 
ghi chép rất kỹ càng trong nhật kú. Đối với chúng ta mà nói, bản thân điều nàu đã là một sự 
giúp đỡ không nhỏ rồi. Có một số công cụ anh ta nhắc đến trong nhật ký còn tiên tiến hơn, 
thực dụng hơn loại mà chúng ta từng sử dụng. Còn có cả một số đồ tự chế nữa, đến Trương Lập 
cũng không thể không thừa nhận, anh trai Mẫn Mẫn đích thực là một thiên tài. Không ai có thể 
ngờ rằng, anh ta có thể tự chế ra những trang thiết bị hoàn mỹ như vậu." 


Nhắc đến Đường Thọ, ánh mắt Đường Mẫn tối sầm đi, anh trai cô giờ này vẫn không biết đang 
lưu lạc ở chốn nào. 


Trương Lập bổ sung thêm: "Không sai, có cuốn nhật kú nàu, chúng ta coi như đã có một quuển 
đại toàn thư về trang bị cao cấp khi tiến vào vùng hoang vu không bóng người, tiết kiệm rất 
nhiều công sức khi mua sắm thiết bị khí giới. Hơn nữa, Đường Thọ còn có thói quen tổng kết 
một cách ngắn gọn đơn giản, mỗi khi kết thúc một hành trình mạo hiểm, anh ta đều tổng kết lại 
bằng mấy chữ. Anh nhìn phía trước kia xem, anh ta kể lại chuyện một mình vào động băng, 
cũng gặp phải lũ chuột khủng khiếp ấy, lại còn có cả băng lở nữa, so với những gì chúng ta trải 
qua thì không hề thua kém chút nào, nhưng tổng kết của anh ta chỉ là "dễ hơn so với dự tính”, 


Trang 1.205/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có vậy thôi. Rừng nguyên sinh ở Phi châu trong miêu tả của anh ta còn hung hiểm hơn rừng 
nhiệt đới Amazon chúng ta đã băng qua nhiều, vậy mà anh ta chỉ tổng kết bằng có ba chữ "cũng 
tạm được". Anh ta xông vào một ngôi mộ Pharaoh vẫn chưa được khai quật ở Ai Cập, cũng gặp 
phải cạm bẫy chẳng thua kém gì trong Đảo Huyền Không tự. Người Ai Cập cổ đại lợi dụng thực 
vật mục nát phân hủy để chế tạo khí độc, lợi dụng sức chảy của cát để tạo ra vô số cạm bẫu, 
ngoài ra còn dùng chuỗi thức ăn liên hoàn để nuôi dưỡng rất nhiều loài động vật thích hợp sống 
trong cát... Nhưng Đường Thọ bình luận lần mạo hiểm ấu như thế nào chứ, "tương đối kích 
thích", có bốn chữ thôi. Thế nhưng, anh thử giở trang cuối cùng ra xem xem, mấy chữ chưa bị 
xé đi ấu, chắc đó là những chữ cuối cùng Đường Thọ viết trước khi rút lui đấy." 


Chú Thích 


—TTrrnnaraaanm 


1.Kể từ đâu, Á La đã bộc lộ thân phận, nên sẽ gọi ông là pháp sư Á La chứ không phải lạt ma Á La nữa. 


Trang 1.206/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Đôi trưởng Trác Vộc Cường Ba 


Trác Mộc Cường Ba lật tìm đến trang cuối cùng, quả nhiên phía trước có dấu vết bị giật đi mất 
mấy trang, câu cuối cùng kia chỉ ngắn ngủn có vài chữ: "Đáng sợ quá! Không thể nào qua 
được... đến rồi..." Mấu chữ này đều viết rất tháu, đặc biệt là chữ "rồi" cuối cùng, nét chữ nghiêng 
nghiêng ngả ngả, vạch một nét ngang rách cả giấu, so với chữ viết cương nghị mạnh mẽ ở phía 
trên của Đường Thọ thì thật như hai người hoàn toàn khác nhau viết ra. Có thể nhận thấy, lúc 
Đường Thọ ngấm ngầm viết lại những trải nghiệm của mình, bàn tay vẫn không ngừng run rấy, 
rốt cuộc là anh ta đã nhìn thấu thứ gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nhớ tới Ba Tang, và cả gã điên ở 
Mông Hà kia nữa, tất cả các hành vi điên khùng quái đản của họ lại xuất hiện trong đầu gã một 
lần nữa. 


Trương Lập cảm khái thở dài: "Từ các đoạn ghi chép trước đó của Đường Thọ, có thể thấu năng 
lực của anh ta chắc là cao hơn trình độ hiện nay của chúng ta nhiều, thậm chí tôi còn có cảm 
giác, thân thủ của người nàu dường như còn nhanh nhẹn hơn cả pháp sư Á La, còn tri thức của 
anh ta thì đúng là gần như bao la vạn tượng, không gì là không biết. Thật khó mà tưởng tượng 
nổi, anh ta lại chỉ ngang tầm tuổi tôi thôi đấu." 


Nhạc Dương liếc mắt nhìn sang Đường Mẫn, nói: "Anh đừng có mà ở đây nói xằng nói bậy dọa 
người ta nữa, nếu một người như thế mà còn bị khiếp hãi đến.... đến tinh thần sụp đổ, vậy thì 
chúng ta làm sao mà đi được chứ? " 


Đường Mẫn lắc đầu: "Không... mọi người còn chưa hiểu anh trai tôi đâu, anh ấy còn mạnh hơn 
những gì mọi người có thể tưởng tượng nhiều. Tôi còn nhớ, có lần tôi từng thấu anh ấy tập 
luyện, hồi trước cũng không biết là huấn luyện kiểu gì, giờ nhớ lại rồi, hình như là mang nặng 
năm mươi cân leo vách đá một tay hay sao đó." 


^ tt 


"Bốc phét! " Nhạc Dương liếc nhìn Đường Mẫn, điệu bộ như thể muốn nói "tôi chẳng tin đâu". 
Đường Mẫn dấu môi lên lườm anh chàng một cái. 


Trương Lập nói: "Chuyện này không quan trọng, tôi cũng thừa nhận đúng là anh ta mạnh hơn 
chúng ta thật. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Đường Thọ chính là, anh ta lúc 
nào cũng một mình đi mạo hiểm, còn chúng ta là cả một nhóm người. Đây chính là ưu thế của 
chúng ta đó." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ngoài chuyện này ra, còn thân phận Thánh sứ của cậu nữa, cộng các 
điểm này lại thì chúng ta có ưu thế hơn. Giờ cậu đã nắm rõ toàn bộ tình hình rồi chứ, vậy thì, 
chúng ta cứ tiến hành theo phân công ban đầu thôi. Tư liệu từ thời Thế chiến II chắc là đã được 
giải mật, trước mắt chúng tôi vẫn đang thử liên hệ với phía Nga coi sao, Nhạc Dương và Ba 
Tang sẽ phụ trách mặt này. Hai người sẽ sang Moscow một chuyến, để xem có lấy được bản 
photo bản đồ của quân Đức hay không." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy, vậy thì sau khi lành vết thương, tôi sẽ làm gì? " 


Giáo sư Phương Tân cười cười nói: "Cậu ấu à, không cần đợi vết thương lành hẳn đâu, tôi sẽ 
chuyển hết các thông tin chúng ta đang có và sau này sẽ có cho cậu qua Internet, hai chúng ta 


Trang 1.207/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sẽ cùng phối hợp tìm ra các đầu mối, sau đó thì phải xem cậu có thể dẫn dắt mọi người tìm 
được Bạc Ba La thần miếu hay không thôi, đội trưởng. " 


"Đội trưởng? " Trác Mộc Cường Ba ngây người, chỉ vào mặt mình: “Tôi ư? Tôi làm đội trưởng? ” 
Chỉ thấy mọi người xung quanh gã đều gật đầu mỉm cười. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trong một nhóm, cần phải có người ra lệnh, bằng không tất cả sẽ 
không thể nào xuất phát được, đây là kết quả do mọi người cùng thương thảo, cậu tương đối 
thích hợp với vị trí nàu, hãy cố mà phát huy tài năng lãnh đạo của mình đi nhé." 


Trương Lập cũng nói: "Cường Ba thiếu gia, anh làm đội trưởng cũng hợp lắm mà, có gì không 
ổn đâu chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không được, không được, nếu là một mình tôi đi tìm thần miếu, 
có lẽ tôi sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề này thật, nhưng sau khi ở với mọi người một thời gian 
lâu như thế, tôi cũng đã hiểu rõ từng người rồi. Nếu luận về thân thủ, tôi không thể so bì với 
pháp sư Á La và giáo quan Lữ Cánh Nam; còn luận khả năng cơ biến, tôi cũng không bằng 
Trương Lập, Nhạc Dương; luận về học thức, tôi lại càng không theo kịp thầy giáo và đội trưởng 
Hồ Dương, nếu để tôi là người ra lệnh sẽ chẳng có lợi gì cho mọi người đâu, trước nay giáo quan 
vẫn lãnh đạo chúng ta mà, nên để cô ấy tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó mới đúng." 


Lữ Cánh Nam nói: "Tôi đã không còn là giáo quan của mọi người nữa rồi, cũng không còn gì 
mới hơn để dạy các bạn nữa, giờ tôi chỉ là một thành viên trong nhóm mà thôi. Hiệu suất và tỉ lệ 
hành động thành công của một đội ngũ quuết định bởi năng lực chấp hành mệnh lệnh của người 
lãnh đạo, cần phải tuyệt đối phục tùng mọi sự sắp xếp của lãnh đạo. Trên chiến trường, dù là 
cấp trên lệnh cho mình đi hụ sinh cũng không thể có bất cứ chút do dự nào, nếu để tôi đảm 
nhiệm vai trò nàu..." Cô liếc mắt sang nhìn Trương Lập và Nhạc Dương, đoạn tiếp lời: "Trước 
tiên là hai cậu lính này sẽ không ngừng chất vấn. Anh còn nhớ trên đường họ đã đặt ra với tôi 
bao nhiêu câu hỏi hau không? Dưới sự dẫn dắt của tôi, đội ngũ này đã quen thói tản mạn thiếu 
tập trung rồi, nếu tiếp tục để tôi dẫn đội, sẽ chỉ tiếp tục tản mạn nữa thôi. Còn anh, Cường Ba 
thiếu gia, không biết anh có để ý thấy hau không, những kiến nghị hoặc yêu cầu anh đưa ra, 
bọn họ đều lập tức v lời thực hiện mà chẳng hẻ hỏi xem tại sao. Cái gọi là khí chất lãnh đạo có 
liên quan rất chặt chẽ với tướng mạo và hình thể, anh chính là người có thứ khí chất ấy, khí chất 
khiến người ta sẵn lòng phục tùng, sẵn lòng đi theo. Hơn nữa, năng lực xét đoán toàn cục của 
anh cũng không thua bất cứ người nào ở đâu cả, chẳng qua là khi mới bắt đầu, những thứ anh 
được tiếp xúc vẫn còn quá ít, vẫn còn nằm trong quá trình học tập mài giũa, nên mới không chịu 
dễ dàng phát biểu ý kiến mà thôi. Giờ đâu, mọi người đã đứng cùng một vị trí, những ưu thế của 
anh liền nổi bật hẳn lên. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh, chúng ta sẽ không đi lắm đường 
lạc lối đâu." 


Nói xong, cô lại nhìn sang phía Đường Mẫn, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ bất lực. Trác Mộc 
Cường Ba vẫn nói: "Vậy thì, có thể để đội trưởng Hồ Dương dẫn dắt mọi người mà. Kinh 
nghiệm thám hiểm nơi hoang dã của đội trưởng hết sức phong phú. Từ trước đến nay anh ấu 
luôn là người dẫn đầu, anh ấy..." 


Đội trưởng Hồ Dương vội ngắt lời gã: "Này, đừng có dát vàng lên mặt tôi nữa, cậu tưởng đây là 
việc gì chứ, tôi không làm đâu. Tôi chẳng qua chỉ có một chút xíu kinh nghiệm khảo sát khoa 
học ở vùng cực địa thôi, còn rừng rậm nguyên sinh hay gì gì khác thì chưa đi bao giờ cả. Hơn 


Trang 1.208/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa, tôi vào nhóm sau mọi người, đến lúc đó chỉ huy bất lợi, chắc chắn sẽ bị mắng chửi thê 
thảm cho mà xem." Anh bước lên phía trước vỗ vỗ lên bờ vai quấn băng chằng chịt của Trác 
Mộc Cường Ba, nói: "Cậu cứ yên tâm mà làm cái chức đội trưởng tiền đồ rộng mở này đi, đừng 
đùn đi đấy lại nữa. Theo tôi ấu à, ngoài làm đội trưởng ra thì cậu chẳng còn làm được việc gì 
khác nữa đâu. ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đã nghe thấy chưa, cậu vốn đã có thể coi là người khởi xướng hành 
động lần này, đến cả tôi còn bị cậu kéo vào vũng nước này rồi còn gì, giờ cậu có muốn không 
phụ trách cũng không được nữa, mạng của mọi người, đều giao cả cho cậu đấy." 


Ngay tức khắc, Trương Lập là người đầu tiên hưởng ứng. Anh chàng vỗ vỗ lên tay Trác Mộc 
Cường Ba một cách tượng trưng, nói: "Giao cả cho anh đấy, đội trưởng! ” 


Nhạc Dương cũng cười cười đập tay vào tay Trác Mộc Cường Ba, nói: "Mạng của tôi cũng giao 
cho anh đâu, Cường Ba thiếu gia." 


Đường Mẫn nhẹ nhàng luồn tay vào lớp băng, ánh mắt kiên nghị của cô như thể đang nói: 
"Sống làm người của anh, chết làm ma của anh." 


Lữ Cánh Nam bắt tay Trác Mộc Cường Ba mạnh đến nỗi gã thấu hơi đau. Ánh mắt ấu... ánh 
mắt ấy sao giống Đường Mẫn thế. Trác Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu, còn ánh mắt gì nữa chứ, 
chắc chắn là mình đã hiểu lầm rồi, ôi, lại hiểu lâm nữa rồi. 


Ba Tang cũng bước lại gần, vẫn lạnh lùng như từ trước đến nay: "Tôi đã hứa với anh trai là sẽ lấy 
tính mạng này ra bảo vệ cậu." ... 


Nhìn những đôi mắt tràn đầy lòng tin và sự tín nhiệm dành cho mình, sóng lòng Trác Mộc 
Cường Ba dâng trào cuồn cuộn, lập tức cảm thấy trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai. 


Mọi người ở lại bệnh viện với Trác Mộc Cường Ba thêm một ngày, lần lượt kể ra những chuyện 
vụn vặt mình gặp phải sau khi giải tán. Chỉ riêng Trác Mộc Cường Ba đã chôn vùi những trải 
nghiệm khắc cốt ghi tâm ấu xuống đáy lòng, thành ra mọi người cũng không nhắc đến nữa. Buổi 
tối, bác sĩ lại tới cảnh cáo Trác Mộc Cường Ba phải giữ yên tĩnh, nghỉ ngơi cho sớm, cả bọn mới 
chia tay nhau tản đi, lại nói sáng sớm mai sẽ quay lại, duy chỉ có Đường Mẫn ở lại chăm sóc gã. 
Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra, từ sau khi Đường Mẫn rời xa mình, lần trở lại này dường như 
càng tỏ ra quấn quứt dựa dẫm vào gã nhiều hơn, tựa hồ như sẵn sàng sinh lụ tử biệt bất cứ lúc 
nào vậu. Bản tính trẻ con rốt cuộc vẫn không thay đổi chút nào, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. 
Nhân lúc mình đang bị thương nặng, Đường Mẫn mềm lòng, gã vội hỏi cho rõ ràng, xem rốt 
cuộc lúc ở trên núi tuyết mình đã làm sai chuyện gì, tại sao cô lại tức giận bỏ đi như thế. 


Chẳng ngờ, nghe Trác Mộc Cường Ba truy vấn chuyện ấu, Đường Mẫn bỗng hỏi lại gã một cách 
hết sức nghiêm túc, hết sức chính thức: "Anh Cường Ba, anh nói thật với em đi, rốt cuộc là anh 
có, trong lòng anh có một chút, một chút tình cảm nào với giáo quan hay không? Em biết, trước 
giờ giáo quan vẫn có ý với anh, em không phải là con mù, lẽ nào lại không nhìn ra được chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp như chém đỉnh chặt sắt: "Không có, xưa nay anh chưa từng nghĩ đến 
chuyện đó, em chắc cũng phải hiểu anh chứ, đã bao giờ anh hai lòng ba dạ đâu? Có phải, có 
phải vì chuyện này, và lần đó... nên em mới giận dữ phải không? " 


Đường Mẫn nói: "Anh, anh... hôm đó, anh nói lẽ ra phải làm vậu từ sớm rồi... Anh... anh... có 


Trang 1.209/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi đúng không? " 


Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình, thì ra là nói sai câu này, đồng thời gã cũng ngấm 
ngầm suy nghĩ, lẽ nào trong tiềm thức của bản thân, thật sự đã nghĩ như thế hay sao? Không 
đúng, không thể có suy nghĩ ấy trong đầu được, chắc chắn mình một lòng một dạ với Mẫn Mẫn 
mà. Từ khi xuất hiện trong cuộc đời mình, cô ấy đã chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của mình rồi. 
Mẫn Mẫn hiểu được ý người, hết sức tâm đầu ý hợp với mình, lại có thể vì mình mà không từ vất 
vả nhọc nhằn, liều chết quên sống, mình sao có thể nghĩ đến một người đàn bà nào khác ngoài 
cô ấy được nữa chứ. 


Trác Mộc Cường Ba đã hiểu đầu đuôi sự việc, bèn chất vấn ngược lại: "Chúng ta quen nhau đâu 
phải một hai ngày, sao em lại nảy ra những suy nghĩ vô duyên vô cớ như thế? Mẫn Mẫn, em 
không còn là cô bé con nữa mà đã thành người lớn rồi, em phải biết rằng giữa những người yêu 
nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta phải đem mạng mình giao cho nhau, đồng sinh 
cộng tử thì mới có thể đi tiếp được, em, không nên nghỉ ngờ anh như thết " 


Đường Mẫn dịu dàng phủ phục lên ngực Trác Mộc Cường Ba, sống mũi cau cay, lầm bẩm nói: 
"Cường Ba à, anh có biết không, em sợ lắm ấy! Em sợ có một ngày nào đó, anh sẽ rời xa xeml 
Em xin anh đấy, đừng bao giờ bỏ rơi em được không, đừng bỏ mặc eml Em biết, em chỉ biết 
khóc lóc thôi, chẳng giúp gì được anh cả, em... em không xứng với anh như là giáo quan, em 
cũng không giỏi giang được như cô ấy, em chỉ có anh thôi... em thực sự sợ mất anh lắm..." 
Đang nói, đột nhiên cô khóc nấc lên ri rỉ. 


Trác Mộc Cường Ba vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt của cô, nhẹ nhàng nói: "Em làm sao vậy? 
Tại sao lại không tin ở bản thân mình như thế? Trong mắt em, tình yêu của chúng ta mong 
manh yếu đuối, không chịu được một chút khảo nghiệm như vậy hay sao? Hay là, ngày mai 
chúng ta lập tức đi làm đăng kú kết hôn, em thấy có được không? " 


Đường Mẫn ngấng đầu lên, lau lau gương mặt xinh xắn, đang khóc lại bật cười khúc khích, rồi 
lắc đầu nói: "Không, em không muốn như thế, cảm giác cứ như ép hôn anh không bằng. Nhưng 
mà, sau khi tìm được Bạc Ba La thần miếu, em muốn anh... đường đường chính chính cầu hôn 
người ta, phải tổ chức hôn lễ thật lớn vào nữa! Anh nói xem có đượckhông? " 


Nhìn vào đôi mắt đầu vẻ khẩn nài của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba nâng gương mặt yêu 
kiều nhỏ nhắn ấy lên, ánh mắt ấy, và đôi mắt năm xưa sao mà giống nhau đến thế, ánh mắt ấu, 
gã thực không thể nào từ chối được. "Ừm, anh hứa với em, em thích ra biển du lịch phải không, 
chúng ta có thể sang Croatia mua một hòn đảo nhỏ, trời trong gió nhẹ thì ta cùng cưỡi thuyền 
ra biển, còn có thể nuôi chó con, dê con trên đảo nữa, đó sẽ là thế giới của riêng hai chúng ta 
thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây nó, em có thích không? ” 


Hai mắt Đường Mẫn long lanh những giọt lệ hạnh phúc, gật đầu thật mạnh. Thấy khúc mắc 
trong lòng người yêu đã được tháo gỡ, Trác Mộc Cường Ba cũng được an ủi phần nào, đồng thời 
cũng không khỏi lo lắng, Bạc Ba La thần miếu, Bạc Ba La thần miếu mà dễ tìm như vậy hau 
sao! Thời điểm tốt nhất đã lỡ mất rồi, làm sao bọn gã có thể leo lên núi tuyết được nữa đây? Nơi 
đó, căn bản là không thể nào leo lên được! Nghĩ tới đâu, gã thực nôn nóng muốn liên lạc lại với 
giáo sư Phương Tân lần nữa, dẫu có đầy đủ các trang thiết bị, nhưng làm sao vượt Tây Phong 
đới một lần nữa đây? Còn cả màn sương mù mờ mịt phủ kín đất trời kia nữa, lẽ nào giáo sư 
Phương Tân đã có phương cách gì mới? 


Trang 1.210/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba vừa vỗ về được Đường Mẫn vên lòng, cửa phòng bệnh đã bị đầu mở. Hóa 
ra là Lữ Cánh Nam ởi rồi quay lại. Đường Mẫn liền quay sang rót cho cô một cốc nước lọc. Lữ 
Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: "Có chuyện này, tôi muốn nói riêng với anh." 


Đường Mẫn cũng hiểu chuyện, liền nói: "Phải rồi, anh Cường Ba, anh muốn ăn đêm đúng 
không? Em ra ngoài mua đồ về cho anh nhé, hai người cứ nói chuyện đi! " Đi ra đến cửa, cô 
liền liếc về phía Trác Mộc Cường Ba một cái nhìn cảnh cáo, nếu không phải Trác Mộc Cường 
Ba đang bị băng kín mít từ đầu tới chân, nhất định Lữ Cánh Nam sẽ nhận ra gã đã vã mồ hôi 
đầm đìa. Mãi tới lúc bước chân Đường Mẫn đi xa rồi, Trác Mộc Cường Ba mới dần dần bình tĩnh 
trở lại, đồng thời cũng biết, giáo quan đến tìm mình vào giờ này, chắc chắn là có chuyện gì đặc 
biệt quan trọng lắm, bèn nói: "Mời cô ngồi, giáo quan. " 


Lữ Cánh Nam nói: "Mẫn Mẫn không sao chứ? Hình như vừa khóc à? " 
Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, không có gì đâu. Giáo quan có chuyện gì vậy? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Lần này, vì anh đã là đội trưởng, nên có hai chuyện tôi cần phải cho anh 
biết. Thứ nhất, chính là chuyện lần trước tôi từng nói với anh rồi. Trong đội của chúng ta, không 
chừng có một hoặc một vài người là quân nằm vùng của các tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần 
miếu khác; giờ anh đã là người phụ trách chung, tôi và pháp sư Á La hụ vọng rằng, những tin 
tức tư liệu mà anh nhận được từ các nguồn khác nhau, chỉ giới hạn hai người là anh và giáo sư 
Phương Tân được biết, không nên tiết lộ cho người thứ ba..." 


Việc này, chính là điều mà Trác Mộc Cường Ba cảm thấy phản cảm nhất, gã lạnh lùng nói: 
"Giống như hồi trước các vị vẫn làm phải không? Cứ để mọi người mù mù mờ mờ chẳng biết gì 
đi theo mình là được, không cần biết sẽ phải đi đâu, cũng không biết là phải tìm cái gì? Xin lỗi, 
chuyện này tôi không làm được, Lữ giáo quan, cô đã bao giờ từng nghĩ, cả đội nàu, mỗi một con 
người đều đã sẵn sàng giao tính mệnh mình vào tau Trác Mộc Cường Ba tôi, chúng ta ai ai cũng 
đều vùng vẫy đấu tranh trên lằn sinh tử mới sống được tới ngày hôm nav. Họ có lú do gì để lừa 
gạt tôi chứ? Có lú do gì để bán đứng tất cả mọi người chứ? Vì cớ gì mà họ lại không thể biết 
những thông tin chúng ta đã nắm trong tay chứ? Vì cớ gì mà không thể biết những chuyện mình 
sắp phải đối mặt chứ? Vì cớ gì mà không thể biết nơi chúng ta sẽ đi chứ? Lữ giáo quan, nói thật 
lòng với cô, trước giờ tôi luôn rất khó chịu với cách làm này của mọi người, lần leo núi tuyết thất 
bại nàu, một phần nguyên nhân chính là do tin tức không được rõ ràng đó." 


Lữ Cánh Nam nói: "Anh có biết không? Lần trước ở Đảo Huyền Không tự, pháp sư Á La đã xác 
nhận, người đàn ông đang chuẩn bị mở cánh cửa cấm kụ mà chúng ta gặp trong địa cung Mava, 
chính là một tên trong nhóm của Merkin. Chuyện này không phải trùng hợp, mà là bọn Merkin 
đã nắm rõ được hành tung của chúng ta." 


Trác Mộc Cường Ba nói cứng: "Lần đó không phải chúng ta đã bị nghe trộm hay sao, giáo quan 
sao có thể khẳng định chắc chắn là do người của chúng ta tiết lộ ra chứ? Còn nữa, chẳng phải 
các vị vẫn luôn nghi ngờ tất cả mọi người khác trong nhóm sao? Lần này sao lại không nghỉ ngờ 
tôi nữa vậy? ” 


Lữ Cánh Nam khẽ cắn môi, tựa hồ đang chuẩn bị nói gì đó với ụ, song cuối cùng vẫn ghìm lại 
được, chỉ thấp giọng nói: "Không phải, thực ra, chúng tôi chưa từng nghi ngờ anh và giáo sư 
Phương Tân, người chúng tôi nghi ngờ, là ngườikhác... " 


Trang 1.211/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cười nhạt nói: "Hừ, đủ rồi, tôi thật không sao hiểu nổi, mọi người đều là 
chiến hữu cùng sống cùng chết, vậu mà lại phải nghi kụ lẫn nhau, như vậy thì hợp tác phỏng còn 
ý nghĩa gì nữa? Lữ Cánh Nam, tôi hỏi cô, nếu tôi và cô hợp tác làm ăn, nhưng chỉ cần cô đưa 
tiền cho tôi, rồi tôi cứ nói đi nói lại với cô rằng, nhất định sẽ kiếm được tiền. Nhưng tôi kiếm 
tiên như thế nào, giờ đã làm được những gì rồi, nhất loạt những điều ấy tôi đều không nói cho 
cô, vậy thì cô sẽ nghĩ sao? Sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà đưa tiền cho tôi luôn hả? Đấy mới chỉ 
là nói chuyện làm ăn đơn giản, cònchuyện mà chúng ta đang phải đối mặt đây, là việc bất cứ lúc 
nào cũng có thể nguy đến tính mạng, một hành động tập thể như vậy, sao tôi dám có gì che 
giấu với các thành viên trong đội được chứ? Theo tôi thấy, chắc là cô đã làm công tác bảo mật 
cho nhà nước lâu quá rồi đấy? " 


Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, rồi thỏa hiệp: "Vậy cũng được, nếu anh vẫn kiên trì phong 
cách xử sự của mình, vậy thì tôi cũng chỉ còn cách nói thực với anh, những thông tin về tôn giáo 
của chúng tôi cung cấp cho anh sẽ không toàn diện nữa, mà là có lựa chọn, đồng thời, chúng tôi 
vẫn hụ vọng anh có thể giúp chúng tôi bảo mật, như vậy có được không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừm, về những thông tin liên quan đến tôn giáo của các vị, tôi có 
thể đảm bảo với cô, sẽ chỉ có tôi và giáo sư Phương Tân biết được những thông tin này. Nhưng 
còn những đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đã phát hiện, đã nắm được, tôi 
nhất định sẽ để tất cả mọi người trong đội cùng được biết." 


Lữ Cánh Nam lầm bẩm nói: "Vậy được, còn chuyện thứ hai..." Hai hàng lông mày cô nhíu chặt 
lại, rõ ràng có vẻ rất bất an. Trác Mộc Cường Ba chỉ lặng yên, chờ cô nói tiếp. 


Cuối cùng, sau một hồi do dự thật lâu, Lữ Cánh Nam mới cắn cắn môi như thể hạ quyết tâm gì 
đó, nói: "Cường Ba thiếu gia, tuụ cơ thể anh vẫn chưa xuất hiện dị trạng gì, nhưng về mặt thể 
chất thì đã xảu ra những thay đổi vi tế, những vi sinh vật ấu sẽ ảnh hưởng đến lượng dưỡng khí 
được vận chuyển tới các tế bào trong cơ thể anh, tình trạng này đang diễn ra và không thể nào 
xoay chuyển được. Anh muốn giữ được sức khỏe như trước đây, thì cần phải cải thiện ở mặt 
khác." 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ chuyện thứ hai cô muốn nói lại liên quan đến sức khỏe của 
mình, vội hỏi: "Làm thế nào? Uống thuốc hả? " 


"Không." Lữ Cánh Nam nói: "Đây mới là mục đích chính tối nay tôi tới tìm anh. Kể từ hôm nay, 
tôi sẽ dạy anh... hôhấp." 


"Hô hấp? "“Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc nói, bất giác nhớ lại thí nghiệm hô hấp mà trước đâu 
pháp sư A La bảo mìnhlàm. 


"Không sai." Lữ Cánh Nam khẳng định: "Hô hấp, là bản năng sinh tổn mà mỗi người đều học 
được ngay sau khi được cắt nhau thai, chính vì đâu là một thứ bản năng, nên trong mắt người 
bình thường, hô hấp đã trở thành một việc bình thường đến không thể còn gì bình thường hơn. 
Nhưng sự thực thì, hô hấp có thể tạo ra thay đổi rất lớn đối với thể chất của một con người. Môn 
khí công trong Trung 9 coi trọng luyện một hơi thở, trong học có những chứng bệnh như hô 
hấp khó khăn, trúng độc hô hấp tính kiềm, trúng độc hô hấp tính acid, còn cả phương pháp hô 
hấp đặc biệt ở vùng cao mà chúng tôi đã huấn luuện mọi người nữa, hô hấp có quan hệ cực kỳ 
mật thiết với cơ thể người. Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn đạt được sức mạnh lớn hơn cả 
huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa, đồng thời cũng hoàn thiện môi trường nội thể, đạt được trạng 


Trang 1.212/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thái tỉnh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn.” 


Nói đoạn, Lữ Cánh Nam đặt một cái hộp vuông bằng giấy bìa lên đầu giường Trác Mộc Cường 
Ba, mở hộp ra, bên trong hình như là một chiếc áo gi lê thể thao, và cả một tập giấu viết tau 
nữa. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Đây là gì vậy? ” 


Trang 1.213/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Đô Bấp 


Lữ Cánh Nam nói: "Đây là áo lót đàn hồi có thể tự động co rút điều khiển bằng chip điện tử. Đợi 
sau khi các vết thương lành lặn, anh hãy mặc vào. Nó có thể giúp anh khống chế nhịp thở và 
mức độ nông sâu của hơi thở, trong thời gian đầu sẽ hỗ trợ anh rất nhiều, khi đã quen với kiểu 
hô hấp này rồi thì không cần dùng đến nữa. Còn những tài liệu chép tay này là một số điều tâm 
đắc của tôi khi nghiên cứu phương pháp hô hấp của Mật tu giả, anh phải học thuộc lòng nó 
trước. Phương pháp hô hấp mà tôi sắp dạy cho anh đâu... Ừm... đó là một phương pháp rèn 
luyện thân thể do tôi tự lĩnh ngộ ra, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với tôn giáo của 
chúng tôi cả, anh có thể yên tâm mà tu luyện." 


Tuy Lữ Cánh Nam nói như vậu, nhưng trong lòng Trác Mộc Cường Ba hiểu rất rõ, đâu rõ ràng 
chuyện giấu đầu lòi đuôi, làm gì có phương pháp tự mình lĩnh ngộ cơ chứ, đó nhất định là cơ sở 
nền tảng của Mật tu, còn gã thì ngau cả khảo hạch mang tính thử nghiệm của Mật tu giả cũng 
không thể vượt qua được. Còn tập giấu chép tay kia thì càng không cần phải nói, rõ ràng chính 
là những thứ pháp sư Á La ngày ngàu minh tưởng mà ghi chép lại sau chuyến đi Đảo Huyền 
Không tự. Xem ra, rõ ràng là pháp sư Á La đã ủụ thác cho Lữ Cánh Nam truyền thụ cho gã, vậu 
mà cô cứ nằng nặc nói là tự mình lĩnh ngộ. Không biết tôn giáo thần bí nàu có quy định gì về 
chuyện tùy tiện truyền thụ pháp môn cơ bản cho người ngoàihay không, nhưng cứ nhìn cung 
cách xử sự cẩn trọng của họ thường ngày thì có thể thấu, Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La nhất 
định là đã mạo hiểm rất lớn khi làm vậu. 


Lữ Cánh Nam nói tiếp: "Phương pháp này thuộc về một nhánh của Mật tông, cũng là bắt đầu từ 
Thất đại sát khắc la, sát khắc la, hay còn gọi là kháp khác la, hoặc sát khắc thụy, dịch ý tiếng 
Phạn là luân xa, cũng chính là bảy mạch lớn trong cơ thể người. Theo cách nói của Mật tu giả 
chúng tôi, cơ thể người có bảy đại mạch luân, ba đại kinh mạch, đây chính là học thuyết kinh 
mạch đặc biệt chỉ riêng vùng Tây Tạng chúng ta và khu vực xung quanh mới có, tương đồng với 
kò kinh bát mạch và bảy trăm linh hai huyệt vị của khí công Trung Nguyên, nhưng lại là hai hệ 
thống hoàn toàn khác nhau. Nên tảng chia làm khí, mạch, luân, điểm. Khí trong cơ thể người 
chia làm hai loại lớn, lần lượt là căn bản khí và chi phân khí, mỗi loại lại chia làm năm loại nhỏ. 
Khí là động năng của sinh mệnh, nếu có trở ngại sai khác gì, tất sẽ sinh ra bệnh tật. Mạch là quỹ 
đạo mà khí vận hành trong đó, có thể chia ra làm ba loại. Thứ nhất là thủy mạch: từ đỉnh đầu 
chạy xuống đến tủy sống và các mạch nhánh khác, là loại mạch màu trắng. Bạch sắc thủy mạch 
có hai vạn bốn nghìn đường. Thứ hai là huyết mạch: từ giữa thân thể vươn lên trên, tựa như một 
câu mã não đỏ, thuộc loại tĩnh mạch, có hai màu đen trắng.Hắc bạch tĩnh mạch có hai vạn bốn 
nghìn đường. Thứ ba là khí mạch: khí huyết tương hợp vận hành, cùng hướng lên trên như hắc 
bạch tĩnh mạch, khí huyết mạch màu đỏ, thuộc loại động mạch. Hồng huyết động mạch có hai 
vạn bốn nghìn đường..." 


Lữ Cánh Nam nhắc đi nhắc lại mấy lần, yêu cầu Trác Mộc Cường Ba bắt buộc phải nhớ thật kỹ 
các tinh yếu về khí, mạch, luân, điểm. Tuy nhiên một lúc gã chẳng thể nào ghi nhớ được hết 
lượng thông tin lớn như thế. Lữ Cánh Nam cũngkhông quá khắt khe, bảo không sao, sau này cô 
sẽ đến giúp gã học thuộc, nhưng tối hôm nay thì Trác Mộc Cường Ba cần phải nhớ cho rõ 
hướng đi của mấy đường mệnh mạch chủ yếu và phương hướng chuyển động của các mạch 


Trang 1.214/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


luân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của minh tưởng và ý thức. Cuối cùng, cô nói: "Có 
câu, mạch vi phong sở thừa, chính là muốn nói mạch dựa vào hô hấp để duy trì, còn mạch vi 
thức sở y, ý là mạch dựa vào ý thức để hoàn thành, nó chịu sự khống chế của ú thức, vì vậu, 
trước tiên anh cần phải kiên trì dùng ý niệm tưởng tượng mỗi ngàu mấy lượt rằng, mạch luân 
hay luân xa ở dưới cùng của anh đang chảm chậm chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, thời 
gian minh tưởng không giới hạn, nhưng nhất định phải cảm giác được, khi nào nơi mà anh 
tưởng tượng kia dần dần phát nhiệt nóng lên thì dừng. Sáng sớm tỉnh dậy, trước giờ cơm trưa, 
trước khi đi ngủ, ba khoảng thời gian này là vô cùng quan trọng, anh nhất định phải nhớ cho kỹ. 
Thời gian còn lại, tốt nhất cũng cứ theo cách tôi đã bàu cho mà minh tưởng, trước sau không 
nên cách nhau quá gần, cũng không nên cách quá xa. Hôm nay chỉ nói đến vậy thôi, tôi đi luôn 
đâu." 


Trác Mộc Cường Ba thấu Lữ Cánh Nam đứng lên, cũng biết thời gian không còn sớm sủa gì 
nữa, bèn nói: "Cám ơn cô, thực sự rất cám ơn cô, nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến cả pháp sư Á 
La nữa. Giờ tôi đang như thế này, không thể tiễn cô ra ngoài được rồi." 


Lữ Cánh Nam hờ hững nói với vẻ chán nản thất vọng: "Cần gì phải khách khí thế." Cô quay 
người đi, thấy Đường Mẫn vẫn chưa trở lại, lúc ra tới cửa rồi lại nói: "Chuyện về hô hấp hôm 
nay, Cường Ba thiếu gia, tôi hụ vọng... tốt nhất anh không nói với bất cứ ai." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ngay ra, chuyện lén truyền phương pháp Mật tu này nhất định 
là đại kụ của các Mật tu giả, đến cả pháp sư Á La cũng không dám đích thân truyền thụ, mà để 
Lữ Cánh Nam thay mình làm việc đó. Lữ Cánh Nam rốt cuộc đã phải liều thế nào... thôi bỏ đi, 
không nghĩ nữa, Lữ Cánh Nam truyền thụ xong khẩu quyết và phương pháp rồi mới nói vậu, tức 
là đã tự đấu chính bản thân mình bước vào con đường không thể quay về, gã còn làm được gì 
nữa chứ. Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Tôi hiểu, tôi hứa với cô." 


Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại, nói với giọng hơi pha lẫn chút hồ nghi: "Tôi nói là, bất cứ ail Kể 
cả thầy giáo của anh và..." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu cam đoan: "Tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ giữ kín." 


Lữ Cánh Nam mỉm cười như thể được an ủi, đấu cửa đi ra. Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, Trác 
Mộc Cường Ba thầm nhủ với lòng: "Cánh Nam và Mẫn Mẫn dường như là hai thái cực hoàn toàn 
trái ngược, cô ấy làm chuyện gì cũng đều dứt khoát nhanh nhẹn, không hề ngượng nghịu gượng 
gạo chút nào, nhưng mà, cô làm vậy, thật không đáng chút nào..." Từ sau bận đó, Lữ Cánh Nam 
thường ngấm ngầm chỉ dẫn cho Trác Mộc Cường Ba cách hô hấp, hít thở, cho tới khi gã hoàn 
toàn nằm được phương pháp hô hấp đặc biệt ấy. Nhưng đó là việc sau này, tạm thời không nhắc 
đến ở đâu. 


Lữ Cánh Nam đi rồi, Mẫn Mẫn vẫn chưa quay lại, cũng chẳng biết có phải cô lại đi nói chuyện gì 
đó với Lữ Cánh Nam rồi hau không, Trác Mộc Cường Ba cũng lười chẳng buồn nghĩ ngợi, chỉ 
đưa bàn tay quấn đầu băng gạc ấn lên con chuột máy tính, tìm giáo sư Phương Tân để nói ra 
những nghi vấn của mình khi nãu. 


Đã kết nối thành công. Trong cửa số webcam, giáo sư Phương Tân đeo kính lão, đang ngồi ở 
đầu giường sắp xếp một đống tài liệu lớn. Nghe xong câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, ông cười 
cười nói: "Đúng là sức người không thể nào đi xuyên gió ở khu vực ấy thật, nhưng ai bảo là 
chúng ta vẫn phải băng qua Tâu Phong đới đâu? " 


Trang 1.215/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Nhưng mà, không đi băng qua dải gió Tây ấu, làm sao chúng ta tìm được lối vào địa điểm đó? 
Chẳng lẽ, còn con đường nào khác nữa ư? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vì cậu vẫn chưa bình phục, nên tôi định mấy hôm nữa mới cho cậu 
biết tình hình hiện tại của chúng ta, nhưng cậu đã nôn nóng muốn biết như vậy thì nói luôn cũng 
được. Cường Ba à, cậu có cảm thấy mình đã lơ là xem nhẹ điều gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Điều gì kia? " 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: “Cậu thử nghĩ mà xem, Lữ Cánh Nam đã miêu tả ngọn núi 
tuyết ấu với chúng ta như thế nào chứ? Hàng năm, từ đầu tháng Năm đến trung tuần tháng Chín 
là mùa mưa ở đó, gió mùa Đông Nam dữ dội tạo thành khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Từ trung 
tuần tháng Mười một đến trung tuần tháng Hai năm sau, khí hậu lại bị dòng không khí lạnh Tâu 
Bắc mạnh mẽ khống chế, nhưng mà, cậu thử nhớ lại một chút xem nào, ban đầu cậu kể với tôi, 
Đường Thọ, Ba Tang đã tới vùng tịnh thổ ấy vào khoảng thời gian nào vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra mất một lúc, hình như lúc đó đúng là gã cũng biết thời gian 
bọn Ba Tang tìm được nơi ấy, có điều, sự việc trôi qua quá lâu, gã sớm đã quên mất tiêu rồi, 
nhưng có một điểm thì chắc chắn là gã nhớ rất rõ, bọn Ba Tang đã từng nhiều lần đi qua nơi đó, 
hơn nữa gió Tâu mà Ba Tang và đám đồng bọn săn trộm của anh ta gặp phải ở Tâu Phong đới 
rõ ràng là không cùng đẳng cấp với đợt gió bọn gã đụng phải trong chuyến đi trước. Đi bộ mười 
lăm ngày trời trong sức gió như thế, dẫu là siêu nhân cũng không làm được. 


Giáo sư Phương Tân nhắc nhở gã: "Quên mất rồi hả? Vậy thì để tôi trả lời cho cậu. Dựa theo 
những ghi chép trước đây và những gì Mẫn Mẫn, Ba Tang nhớ được, Đường Thọ được phát hiện 
vào khoảng tháng Sáu, còn bọn Ba Tang thì đã đi qua đó rất nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng 
bình vên trở về, chỉ có lần cuối cùng mới bị tiêu diệt toàn bộ mà thôi. Nơi mà họ phát hiện ra, là 
do một người trong bọn ngẫu nhiên trượt chân rơi xuống, lại vẫn dùng bộ đàm liên lạc với nhau 
được, còn chỗ chúng ta đi thì như thế nào chứ? Căn bản không thể bật được các thiết bị điện tử 
lên, điều nàu có ý nghĩa gìnào? " 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ: "Có lẽ nào, nơi chúng ta đi và nơi họ tình cờ phát hiện 
ra, không phải là một? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Cũng có khả năng này, có điều, chúng ta còn có thể giải thích 
theo một cách khác, đó chính là, Ba Tang và Đường Thọ đã cùng đến một nơi, nhưng nơi mà 
chúng ta tìm được lần này, không phải! " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng, tấm bản đồ đó... tấm bản đồ phát hiện được trong Đảo 
Huyền Không tự! Lẽ nào các chuyên gia đã phán đoán sai? Hay là, nơi chúng ta tìm đến đó mới 
là Bạc Ba La thần miếu thực sự, còn địa điểm mà Ba Tang và Đường Thọ phát hiện chỉ là một 
nơi khác? Thầy giáo, tôi bắt đầu thấy lẫn lộn rồi, rốt cuộc là như thế nào vậy? " 


Giáo sư Phương Tân lấu đầu ngón ta gõ gõ vào ống kính webcam. Trác Mộc Cường Ba cảm 
giác như ông đang gõ lên trán mình, bất giác hơi lùi về sau một chút. Chỉ nghe giáo sư mỉm cười 
nói: "Cậu ấy à! Giờ mới nghĩ tới vấn đẻ này! Đây! Đây chính là điểm mà chúng ta đã bỏ sót, tất 
cả chúng ta, tất cả chúng ta đều không để ú đến điểm này! " Giáo sư Phương Tân ngưng lại giâu 
lát, rồi tiếp lời: "Sau khi tấm bản đồ chúng ta lấy được trong Đảo Huyền Không tự được các 


Trang 1.216/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyên gia nghiệm chứng, dường như không một ai nghỉ ngờ tính xác thực của nó, tất cả đều cứ 
rập khuôn theo bản đồ ấu, mãi cho tới khi nhìn thấu những xác chết treo ngược trong khe băng 
nứt, tôi mới sực nghĩ ra, nếu tấm bản đồ ấy là giả thìsao..." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức nói: "Nhưng mà, các chuwên gia đã giám định rồi, tấm bản đồ đó rõ 
ràng là cổ vật từ nghìn năm trước cơ mài " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, tấm bản đỏ đó đúng là cổ vật từ nghìn năm trước, nhưng 
thử nghĩ lại những cạm bẫy mà chúng ta gặp phải ở Cánh cửa Sinh mệnh, ở Đảo Huyền Không 
tự mà xem, trí tuệ của người xưa bao la phức tạp nhường nào. Ai có thể đảm bảo tấm bản đô đó 
không phải là vật do những người Qua Ba bảo vệ Bạc Ba La thần miếu từ ngàn năm trước ngụu 
tạo ra chứ? Hơn nữa, cậu nghĩ lại cho kỹ xem, tấm bản đồ đó lấy ở đâu ra vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Là pháp sư Á La đoạt được trong tau Merkin..." Gã lập tức sực hiểu 
ra, thốt lên: "A, tên Merkin đó..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Rất có khả năng này. Phải biết là, chúng ta là những người 
đầu tiên đến được tế đàn Mạn Đà La, nhưng lúc đó, chúng ta đâu có phát hiện được gì. Vậu bọn 
Merkin tìm thấy tấm bản đồ ấy ở chỗ nào được? Về sau, theo kết quả nghiên cứu của các 
chuyên gia, tấm bản đồ đó và tấm bản đồ chúng ta phát hiện ra trong mật thất Cổ Cách có khả 
năng được làm từ cùng một bộ da sói. Đây cũng là vấn đề mà tôi với Hồ Dương cứ tranh luận 
mãi, nghĩ mãi mà cũng chưa tìm được lời giải thích nào hợp lý. Giờ nghĩ lại, nếu nói tấm bản đồ 
trong tau chúng ta, vốn chính là tấm bản đồ mà Stanley từng lấy đi khỏi mật thất Cổ Cách, cũng 
chính là tấm bản đồ từng khiến vô số tổ chức và thế lực tranh đoạt rồi cuối cùng biến mất và 
không rõ lưu lạc nơi nào thì sao? Nếu như vậy, chúng ta sẽ không khó lý giải tại sao dọc đường 
lại phát hiện ra nhiều xác chết như thế, đó chính là thi thể của những người thám hiểm trước, 
bởi vì chúng ta đã ởi lại con đường của tất cả những kẻ đi trước ấy! ” 


Giáo sư Phương Tân nói một tràng như súng liên thanh, làm Trác Mộc Cường Ba nghe mà ong 
hết cả đầu, quan hệ bên trong rắc rối lằng nhằng, vòng qua vòng lại, lúc thì là bản đồ của bọn 
gã, lúc lại là bản đồ của bọn Merkin, một lúc sau lại biến thành tấm bản đồ mà vô số kẻ đi tìm 
Bạc Ba La thần miếu từng ra sức tranh đoạt, rốt cuộc tấm bản đồ nào là tấm bản đồ nào đây? 
Gã gãi đầu gãi tai nói: "Đợi... đợi chút đã, thầy giáo." Gã sắp xếp lại tư duy, đoạn mới nói: "Thầy 
giáo, để tôi lặp lại ý thầu đã nhé. Thầy muốn nói, tấm bản đồ mà chúng ta cướp được trong tay 
Merkin ở Đảo Huyền Không tự, vốn chính là tấm bản đồ đã bị Morton Stanley lấy đi trong mật 
thất Cổ Cách, cũng chính là tấm bản đồ mà vô số đội thám hiểm trước chúng ta đã lấy làm căn 
cứ để đi tìm Bạc Ba La thần miếu, bởi vậu, các chuyên gia mới đưa ra kết luận rằng hai tấm bản 
đồ ấy được làm từ cùng một bộ da sói. Tấm bản đồ trong tay chúng ta, vốn chỉ là một cái bẫu do 
Merkin bày ra mà thôi? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định: "Không sai, như vậy là đã có thể giải thích tại sao các 
chuyên gia lại đưa ra kết luận hai tấm bản đồ được làm từ cùng một bộ da sói, bởi vì chúng vốn 
được đặt ở cùng một nơi, chứ không phải phân tán ở hai nơi khác nhau và cách nhau mấy trăm 
năm; đồng thời cũng giải thích được tại sao dọc đường lại phát hiện ra nhiều xác chết đến thế, 
bởi vì người ta sớm đã dựa theo tấm bản đồ ấy mà ởi tìm Bạc Ba La thần miếu từ lâu lắm rồi, và 
tất cả đều thất bại hết."" 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng tại sao hắn lại làm vậu chứ? " 


Trang 1.217/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Rất đơn giản, nếu tấm bản đồ này là do Merkin cố ý chuẩn bị cho 
chúng ta, thì chắc chắn hắn đã đến núi tuyết đó rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết nơi đó đáng sợ như 
thế nào, đồng thời cũng biết được rằng, ở đó căn bản không thể nào tìm được lối vào Bạc Ba La 
thần miếu. Hắn làm như vậy, chỉ có một mục đích thôi, chính là muốn khiến cho chúng ta thất 
bại! Cậu thử nghĩ xem, chúng ta đang điều tra hắn, hắn cũng đang điều tra chúng ta, từ trước 
đến nay cũng chỉ có hai nhóm chúng ta và hắn là đã đến địa cung Mawa, và phát hiện ra những 
đầu mối mới, về sau cũng chỉ có hai nhóm này cùng lúc lần theo các đầu mối mới đó mà tìm đến 
Đảo Huyền Không tự, nếu nói có phát hiện gì mang tính đột phá, thì cũng chỉ có thể là một 
trong hai nhóm này mà thôi. Tôi đoán, có lẽ hắn cũng biết rõ đội ngũ của chúng ta không thể 
thất bại được, một khi thất bại, sẽ lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Chúng ta mà bị 
giải tán, thì bọn hắn sẽ trở thành đội ngũ tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu có thực lực nhất còn lại, 
cơ hội là người đầu tiên phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Cậu 
nghĩ thử xem, nói như vậy có lý không? " 


Trác Mộc Cường Ba đần mặt ra một lúc, không ngờ bên trong chuyện này lại có lý lẽ phức tạp 
đến thế. Nghe giáo sư nói xong, gã liền như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng vẫn cứ cảm 
thấy bên trong hãy còn điểm gì đó chưa được ổn lắm, nhưng rốt cuộc là điểm nào thì gã lại 
không sao nói ra được. Trong lúc đó, giáo sư Phương Tân cũng thoáng ngần ngơ, ngấm ngầm tự 
nhủ: "Vậy thì, hắn theo dõi chúng ta lên núi tuyết phỏng có ú nghĩa gì? Lẽ nào, hắn phải thấu 
chúng ta tất cả đều chôn thâu nơi núi tuyết ấu mới cam tâm hay sao? Cần gì phải thế chứ? " 


Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi giây lát, rồi nói tiếp: "Còn nữa, từ tấm bản đồ ấy, ta có thể suự 
đoán được nguyên nhân đội của chúng ta bị giải tán. " 


"Hả? " Trác Mộc Cường Ba lại thần người ra. 


Giáo sư Phương Tân liền mỉm cười giải thích: "Còn nhớ chuyện Ngải Lực Khắc rời khỏi đội 
không? Lúc đó tôi đã nói với cậu như thế nào nhỉ, đó là một tín hiệu, từ lúc đó lãnh đạo cấp trên 
đã chuẩn bị giải tán nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta rồi. Bởi vì việc thành lập nhóm của 
chúng ta, bản thân đã chỉ là một hành động mang tính thử nghiệm, một nơi đã tìm kiếm cả hơn 
một trăm năm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, một nơi mà vô số các tổ chức chuyên nghiệp cũng 
không thể nào tìm được, đâu dễ dàng gì bị một nhóm toàn dân không chuyên như chúng ta tìm 
thấy chứ, chỉ vì lúc đó đột nhiên xuất hiện quyển trục từ nước ngoài trở về Trung Quốc, tất cả ai 
cũng mang tâm thái muốn thử một phen xem sao nên mới thành lập ra nhóm này mà thôi. Họ 
đã cho chúng ta thời gian hơn một năm mà vẫn chẳng có bất cứ tiến triển gì, vậu thì, đội ngũ 
này cũng phải bị thủ tiêu thôi, mà tấm bản đồ trong tau chúng ta, chính là được phát hiện trong 
thời gian ấu..." 


Giáo sư Phương Tân gỡ cặp kính lão xuống lau lau cho sạch, tiếp lời: "Còn nhớ chuyện đội 
trưởng Hồ Dương kể không? Người chiến hữu đó của anh ta từ mười mấy năm trước đã tới núi 
tuuết Tư Tất Kiệt Mạc, cũng có nghĩa là, nhà nước sớm đã tổ chức đội khảo sát khoa học thám 
hiểm con đường này rồi, chỉ có điều, lần đó đã thất bại. Mà trong cả quá trình, chắc chắn là 
không chỉ có một lần đến khảo sát, bởi vậu, khi các chuyên gia đối chiếu ra được vị trí cụ thể của 
tấm bản đồ này, họ sẽ nghĩ như thế nào chứ? Thì ra lăn lộn hai năm trời, rốt cuộc vẫn phải đến 
cái nơi đó hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn gương mặt giáo sư Phương Tân trong màn hình máy tính một hồi thật 
lâu. Những chuyện này từ trước đến nay gã đều chưa từng nghĩ đến, giờ nhớ lại, mới thấu đúng 


Trang 1.218/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là có lý thật. Đội của bọn họ đã thành lập được hơn hai năm, đầu mối duy nhất điều tra ra được, 
không ngờ lại là thứ đã bị phát hiện từ mười mấy hoặc thậm chí là mấy mươi năm trước, coi như 
là chẳng có bất cứ cống hiến gì mà chỉ lãng phí tài nguyên con người của quốc gia. Vậy tại sao 
cấp trên cứ chân chừ mãi không giải tán chứ? Đó chắc chắn là kết quả tranh đấu không ngừng 
của Lữ Cánh Nam. Vừa nghĩ tới Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba vội gạt hết những suy nghĩ 
ấu ra khỏi đầu, nhìn ống kính webcam lầm bẩm nói: "Tôi không ngờ lại là như thế..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tôi biết, đâu chính là khuyết điểm của cậu, lúc nào cũng thích nghĩ sự 
việc theo chiều hướng đơn giản, chỉ nhìn vào bề mặt, là một người làm việc theo cảm tính. Nếu 
muốn trở thành đại trí giả giống như cha cậu, cậu cần phải nhìn thấu qua bề mặt của sự việc, 
phát hiện huyền cơ ẩn tàng bên trong. Rất nhiều sự việc nhìn bể ngoài tưởng chừng như không 
hề liên quan, kỳ thực lại có trăm mối ngàn mối liên hệ với nhau. Một con bướm ở châu Mỹ đập 
cánh, có thể dẫn đến hình thành một trận cuồng phong trên Thái Bình Dương. Cậu có biết 
không, từ trước khi nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta được thành lập, Đức Nhân lão gia 
sớm đã dự đoán được lần thất bại nàu. Ông ấy từng nói với tôi, không phải việc do mình đích 
thân làm, thì không thể nào thành công được. Cho đến ngày hôm nay, tôi mới thực sự hiểu 
được hàm nghĩa của câu nói ấu." 


Lời của giáo sư Phương Tân tựa một tia sét giữa đêm đen, Trác Mộc Cường Ba như người sực 
tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hai năm nay cứ theo đội ngũ này bôn ba khắp bốn phương, gã cơ hồ đã 
quen với việc phục tùng mệnh lệnh mà quên mất chuyện tự mình suy xét, giờ đâu nhớ lại các chỉ 
tiết nhỏ nhặt, mới thấy không ngờ trước đây bọn gã đã trồng xuống bao nhiêu mắm thất bại để 
dẫn đến kết cục ngàu hôm nay. Đồng thời, gã cũng giật bắn mình, vội nói: "Nếu tấm bản đồ nàu 
là giả, vậu thì tấm bản đồ thầy tìm được trong mật thất Cổ Cách lúc cuối cùng chẳng phải là..." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "m, trước mắt vẫn còn đang nghiên cứu, tôi đã xin ý kiến của 
rất nhiều chuyên gia về hình tượng học, chuyên gia phá giải mật mã, chuyên gia thám hiểm, 
chuyên gia tôn giáo... vân vân... nhưng không một người nào hiểu. Tất cả đều chung một ý 
kiến, rằng ngoài bản đồ giao thông ở các đô thị lớn và hiện đại ra, không thể có tấm bản đồ nào 
vẽ kiểu như thế cả, đặc biệt là bản đồ chỉ đường đến một nơi nào đó. Hôm nay cậu bị thương 
nặng như vậy, tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút, còn nhiều thông tin khác, tôi sẽ trao 
đổi với cậu sau. Bên trong chuyện này còn rất nhiều vấn để mà chúng ta chưa thể giải đáp, 
nhưng giờ đã nắm được quyền chủ động trở lại, thì phải phát huy trí tuệ của bản thân cho hết 
mức hết nhẽ mà giải đáp câu đố của người xưa để lại. Muộn quá rồi, cứ thế này..." 


Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba trằn trọc không vên, cứ băn khoăn suụ nghĩ mãi về những lời 
giáo sư Phương Tân đã nói. Phải nhìn thấu những thứ ẩn sau bể mặt của sự việc, dường như gã 
dự cảm được tất cả những chuyện này có điều gì đó không ổn cho lắm, cảm giác này gã đã có từ 
rất lâu rồi, từ lúc nào vậu nhỉ? À, đúng rồi, là từ lúc Babatou kể về những kẻ địch vô hình, nhưng 
mà, rốt cuộc là có điều gì không ổn chứ? Kẻ địch vô hình? Merkin? Lúc này tên đó đang ở đâu? 
Đang làm gì? 


Trang 1.219/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Nghi Vấn Trong Kim Thư 


At xì... ắt xì..." Merkin liên tiếp nhảy mũi mấy cái liền. Soares đứng bên cạnh cười nhạt hỏi: 
"Sức khỏe như anh mà cũng có lúc bị cảm à? ” 


Merkin nói: "Làm gì có chuyện đó, chỉ tại thời tiết khô hanh quá, trong mũi cứ ngứa ngáy thôi. 
A, phải đấy, nghiên cứu của anh ra sao rồi? " 


Soares bực bội lắc đầu: "Đừng nhắc nữa, không phải là thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi, lại 
tốn công vô ích cắm đầu cắm cổ hơn nửa năm trời, còn anh? Anh vẫn đợi tình hình từ phía đám 
người kia à? ” 


Merkin đáp: "Đúng vậu. Cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm." 


Soares hờ hững nói: "Nghe đồn, anh đang chuẩn bị rao bán hai khu đất ở Mỹ hả, chuyện là thế 
nào vậy? ” 


Merkin nói: "Không có gì, gần đây nhìn lâm mất hai lần, thành ra tổn thất hơi lớn, cần tiền mặt 
gấp để bồi thường." 


Soares nói: "Ưm, dự tính phải đền bao nhiêu? " 
Merkin nói: "Khoảng ba trăm triệu gì đấu." 
Soares bật cười: "Không ngờ chuyên gia giám thưởng như anh mà cũng có lúc nhìn lầm cơ à." 


Merkin cười khổ nói: "Trong cái ngành châu báu cổ vật này, dù người lợi hại đến mấy cũng 
không dám tự xưng là trăm phần trăm chuẩn xác, đây vốn đã là ngành có nhiều hàng giả nhất từ 
khi nhân loại có lịch sử đến nay mà. Có điều cũng chẳng can hệ gì, chỉ cần có thể tìm được Bạc 
Ba La thần miếu thì dẫu phải táng gia bại sản tôi cũng không sợ.” 


Soares cười cười, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Ben, tấm bản đồ đó... đúng là anh nhặt được dưới 
đất hả? " 


Merkin gật đầu khẳng định: "Đúng thế, tôi đã gạt anh lúc nào đâu, hơn nữa, cơ quan cạm bẫy ở 
đó phức tạp như vậy, sau khi cạm bẫu khởi động, người lợi hại thế nào chăng nữa cũng không 
thể nào vượt qua được, chỗ như thế lẽ nào lại là nơi có thể tùy tiện ra vào được chứ? Theo lú mà 
nói, tấm bản đồ đó không thể là đỏ giả được, vậu mà chúng mãi vẫn không tìm được nơi ấu, hơn 
nửa năm nay cũng chẳng đi đâu hết. Cái tên Trác Mộc Cường Ba đó lại còn đột nhiên biến mất, 
chính mấy tên đồng bọn cũng không tìm được hắn, tôi đây cũng lấy làm kỳ lạ." 


Soares nở một nụ cười hờ hững, chẳng bộc lộ cảm xúc gì, nhốm người đứng lên, bước tới bên 
cạnh ô cửa số kiểu Pháp: "Cứ tiếp tục thế nàu mãi thì ích lợi gì? Tìm trăm phương ngàn kế để 
chúng có được tấm bản đồ đó, kết quả là chúng vẫn không tìm được gì. Lẽ nào thật sự không có 
chút đầu mối gì hay sao? " 


"Không." Merkin nói: "Tôi không chỉ lần theo các đầu mối, mà cả người nữa. Anh biết đấy, thứ 
tôi thực sự muốn tìm..." 


Trang 1.220/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc nàu, Max bỗng hớn hở chạy xồng xộc vào, reo lên mừng rỡ: "Ông chủ, tìm được rồi, hắn 


đang ở trong một bệnh viện ở Thượng Hải. 
Merkin liền hỏi: "Sao lại ở đó? " 


Max nói: "Theo tin mới nhất từ Trung Quốc chuyển về, công tụ của hắn đã phá sản, đội ngũ 
được huấn luyện đặc biệt của bọn chúng cũng bị giải tán. Hơn nữa, dường như tên Trác Mộc 
Cường Ba ấu đã mắc phải một loại bệnh hết sức kỳ dị, giống như là trong cơ thể có gắn một quả 
bom hẹn giờ vậu, một năm sau sẽ nổ. Với trình độ y học hiện nay vẫn chưa có cách nào chữa trị 
được, vậy nên hắn đã bị chấn động rất nặng, ý chí sa sút, tỉnh thần chán nản, suốt một thời gian 
dài chỉ ngày ngủ đêm ổi, ra vào các quán rượu sàn nhảy như cơm bữa, do đó chúng ta mới 
không tìm được hắn. Còn nữa, nghe đồn hắn đánh nhau với một đám lưu manh du đãng mà bị 
thương phải nhập viện. Tôi thấy gã này không có hụ vọng gì nữarồi." 


Merkin cũng không khỏi biến đổi sắc mặt, thầm nhủ: Sao lại thành ra như vậu chứ? Lẽ nào hắn 
thật sự chỉ ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi hay sao? 


Soares nói: "Anh thấy chưa, cuối cùng lời tôi nói đã ứng nghiệm rồi, nếu bọn chúng mà tìm 
được Bạc Ba La thần miếu, tôi sẽ đi hôn đít lừa ngay tắp lự." 


Merkin lại hỏi: "Vậy là cho đến lúc này, hắn cũng chưa hồi phục à? " 


Max lắc đầu: "Cũng không phải, hình như sau khi những tên khác trong đội tìm được hắn, tình 
hình đã có chút biến chuuển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy khả năng bọn chúng 
tiếp tục đi tìm Bạc Ba La thần miếu không lớn lắm. Đã ra đến nông nỗi này rồi, nếu còn tiếp tục 
tìm kiếm, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, muôn đời cũng không thể trở mình. Nếu đổi 
lại là tôi, tôi tuyệt đối không tiếp tục tìm kiếm nữa đâu." 


Hai hàng lông mày nhíu chặt của Merkin đã hơi giãn ra phần nào, tủm tỉm cười nói: "Đáng tiếc, 
màu không phải là Trác Mộc Cường Ba. Tao hiểu con người hắn, hắn không phải loại người dễ 
dàng bỏ cuộc như thế đâu, nếu hắn mà bỏ cuộc thì đã không phải là Trác Mộc Cường Ba rồi. 
Hơn nữa, những chiến hữu cũ của Trác Mộc Cường Ba tìm hắn làm gì chứ? Nhất định là để cổ 
vũ hắn tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu rồi. Cả đám người ấy đều không bỏ cuộc đâu, tên 
nào tên nấy đều có mục đích riêng cả, khà khà, đúng là càng lúc càng thú vị. Nhớ kợ, lần liên hệ 
sau, phải nói với người của chúng ta, trước khi tìm được Bạc Ba La thần miếu thì đừng có liên 
lạc lại nữa, giờ đã không còn là hành động được chínhphủ Trung Quốc ủng hộ nữa, mà là hành 
động tự phát, chắc chắn chúng sẽ cẩn thận hơn nhiều, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là có khả 
năng bị vạch trần thân phận ngay." 


Max cung kính nói: "Vâng, ông chủ." Hắn do dự giây lát, rồi lại nói: "Ông chủ, hình như đã có gì 
sai sót, hình như có mấy tổ chức tương đối lớn đã nhận được một số thông tin, biết được rằng 
bọn Trác Mộc Cường Ba đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, hơn nữa còn từng được chính phủ 
Trung Quốc ra mặt ủng hộ nữa." 


"Cái gì! " Merkin giật mình chấn động thết lên: "Rốt cuộc là chuyện gì? Tin tức để lộ ra ở chỗ 
nào vậy? ” 


"Chuyện này, vẫn chưa được rõ..." Max cúi gằm mặt liếc trộm ông chủ một cái, dè dặt nói. 


Trang 1.221/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Điều tra! Dứt khoát phải điều tra cho taol ” 


Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên đến bệnh viện không ngờ lại là pháp sư Á La. Ông không hề 
nhắc nửa lời đến chuyện hô hấp hít thở, tỏ ý hoàn toàn không hay biết gì chuyện này. Trác Mộc 
Cường Ba cũng không tiện phơi trần ra, nhưng gã nhủ thầm trong bụng, vẫn phải nói với pháp 
sư về vấn đề tín ngưỡng trong tôn giáo của họ, tư tưởng hạt nhân tà ác ấu, tốt hơn hết là không 
nên đi tìm nữa thì hơn. 


Pháp sư Á La nghe Trác Mộc Cường Ba thuật lại những suy đoán của Đức Nhân lão gia về giáo 
nghĩa của tôn giáo đó xong, bèn mỉm cười bảo: "Tuy rằng Đức Nhân lão gia luôn là bậc đại trí 
giả mà tôi vô cùng kính phục, nhưng về vấn đề này, tôi lại không tán đồng quan điểm của ông 
ấu. Phật và chúng sinh bình đẳng không chỉ là tín ngưỡng trong tôn giáo của chúng tôi, mà cũng 
là tín ngưỡng của một số tôn giáo bí mật khác nữa, ý nghĩa của nó vốn cũng tương đồng như 
quan niệm chúng sinh bình đẳng mà thôi, chỉ có điều, thứ mà chúng tôi tin tưởng vào đó, là một 
xã hội đại đồng hơn nữa. Trong xã hội ấu, thân Phật và chúng sinh đều bình đẳng, thông qua nỗ 
lực tu luyện của bản thân, hết thảy chúng sinh, từcao cao tại thượng như quân vương, thừa 
tướng, hay thấp hèn như loài sâu loài kiến, ai ai cũng đều có thể tu luyện thành Phật. Cường Ba 
thiếu gia không thể nào nói, tín ngưỡng như vậy là tà ác phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa tay gãi gãi lên má qua lần băng vải. Pháp sư Á La lại tiếp lời: "Quan 
điểm "ta vốn là Phật" lại càng dễ giải thích hơn, ý chỉ rằng, người người đều có một trái tim từ bi 
hở xả, phổ độ chúng sinh, cứu người cứu mình, còn khát vọng muốn được trường sinh bất lão, sở 
hữu sức mạnh phá hoại tất thả mà Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới kia không thể nào xem "ta vốn 
là Phật" được, mà phải gọi là "ta vốn là Ma” mới đúng." 


Trác Mộc Cường Ba ngần người ra, hình như giải thích như vậu cũng rất thông, bởi thế mà xưa 
nay gã đều cảm thấy những chuyện trong tôn giáo rất phiền phức, bảo tốt thì là tốt, bảo xấu thì 
tức là xấu, giải thích thế nào cũng xong, đành phải chờ xem năng lực lú giải của mỗi người như 
thế nào thôi vậu. Những điều pháp sư Á La nói cũng không phải không có lứ lẽ, nhưng nghĩ đến 
huyết trì, cùng những thứ được thấy, được nghe ở Cánh cửa Sinh mệnh và Đảo Huyền Không 
tự, Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy thật tà ác, ít nhất thì cũng không thể gọi là từ bi được. 
Pháp sư Á La lại nói: "Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Huyết trì và các tượng Phật tướng 
mạo hung hãn đó, dường như chắc đến mười mươi là vật sở hữu của tà giáo, nhưng thực ra lại 
không phải như vậy. Huyết trì lấy máu người làm nhiên liệu, lại phải đặt các cơ quan nội tạng ở 
các vị trí khác nhau mới có thể khởi động, điều nàu... điều này chắc là Cường Ba thiếu gia có 
thể lý giải được. Ở Tây Tạng thời xưa, địa vị xã hội của con người được phân biệt hết sức rõ rệt, 
những người nông nô ở tầng lớp thấp kém nhất, gần như là không có địa vị gì để mà nói cả, từ 
khoảnh khắc được sinh ra trên đời nà, sinh mạng của họ, và cả của cha mẹ và tổ tiên nhà họ, 
đều thuộc về chủ nhân cả. Thân thể của họ cũng thường được dùng làm cống phẩm để hiến 
sinh cho các loại lễ tế khác nhau. Chắc là Cường Ba thiếu gia cũng biết điều này chứ nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba im như thóc, không nói một lời. Từ nhỏ, gã đã nghe chú La Ba kể chuyện, 
hồi trước Giải phóng, nông nô Tâu Tạng đúng là chẳng hề có chút địa vị nào cả. 


Pháp sư Á La lại nói: "Nghi thức này, thực ra chỉ là một tập tục xấu còn sót lại từ xã hội nguyên 
thủy nhất của loài người. Trong thời cổ đại từ ngàn vạn năm về trước, con người thả đều sùng 
bái sức mạnh hủy diệt đất trời của đại tự nhiên, vả lại, cũng không thể có những nhận thức khoa 
học về chu kỳ sinh lý của bản thân mình, bọn họ thường hay lựa chọn tế lễ bằng máu tanh để 


Trang 1.222/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khẩn cầu được ban cho sức mạnh lớn lao. Đồng thời, trong tiềm thức của họ, một số xúc cảm 
tiêu cực dồn nén đã lâu cũng được phát tiết trong những dịp tế lễ nàu. Không chỉ ở khu vực Tâu 
Tạng chúng ta, mà người cổ đại trên toàn thế giới đều có những nghi thức tương tự như vậu, bao 
gồm cả Mava ở châu Mỹ mà cậu đã từng đến, Trung Nguyên cổ đại, châu Âu cổ đại, châu Phi cổ 
đại, mức độ tanh máu và tàn bạo đều không thua kém huyết trì, chỉ có điều, cùng với sự phát 
triển của nền văn minh, chúng đã dân dân biến mất, mỗi vùng lại có một kiểu truyền thừa khác 
nhau mà thôi. Còn Tây Tạng chúng ta, nằm trong môi trường tương đối khép kín trong một thời 
gian dài, tập tục xấu nàu mới được truyền thừa khá lâu đời như thế. Tuy vậy, điều này cũng 
không thể nói lên rằng nó tà ác, mà đơn giản chỉ là một vết sẹo để lại trong lịch sử nhân loại mà 
thôi. Còn những tượng Phật tạo hình hung ác kia ư, Cường Ba thiếu gia có thể tới bất cứ ngôi 
chùa ngôi miếu nào để quan sát, làm gì có chùa nào là không có tượng hung thần ác Phật, dùng 
để trấn yêu phục ma, cách gọi chính xác của những tượng Phật ấy phải là Phẫn nộ tướng của Bỏ 
Tát và Kim Cương. Ngoài ra trong cả Mật pháp lẫn Hiển pháp, cũng không thiếu gì tượng Kim 
Cương lấy các bộ phận trên cơ thể người làm vật cầm trên taụ, trong đó nhiều nhất chính là 
xương sọ, kế đó là tim người, da người. Tại sao lại khắc tạc ra những tượng Phật có hình dạng 
như thế chứ? Đó không phải để nói rằng Phật ăn thịt người, mà là biểu đạt sự răn đe và trừng 
phạt đối với kẻ ác, làm chuyện ácnhiều, chưa cần xuống tới địa ngục, khi còn đang sống cũng sẽ 
bị Phẫn Nộ Kim Cương hoặc Bồ Tát mổ bụng lấy tim, lột da cắt đầu. Còn tôn giáo trước đây của 
chúng tôi, có lẽ đã lấy việc trấn thủ ngọn nguồn cái ác làm nhiệm vụ, vì vậy nên tạo hình các 
tượng Bồ Tát đều có đặc biệt hung dữ hơn một chút, bằng không thì khó mà trấn áp được ác 
ma." Pháp sư Á La hạ thấp giọng xuống nói: "Tôi tin rằng, giáo lý của tôn giáo chúng tôi tin 
theo, tuyệt đối không phải là những điều tà ác đâu! " 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Tôi cảm thấy, cha mình nói rất có lý, nhưng mà hôm nay nghe 
pháp sư nói, lại cũng thấu rất có lú, chúng ta không nên tùy tiện phán xét tư tưởng của cổ nhân 
một cách bậy bạ. Tư tưởng của người xưa có lẽ là trung tính, những người khác nhau sau khi 
xem xong lại có những cảm ngộ khác nhau, dẫu là giáo lý dẫn dắt con người ta hướng thiện tới 
đâu, đến tay những kẻ tà ác thì cũng bị lý giải thành tư tưởng tà ác mà thôi. " 


Pháp sư Á La nở một nụ cười, nói: "Cường Ba thiếu gia quả là người nhìn xa trông rộng, tôi biết 
là vậu mà. ” 


Không lâu sau, Trương Lập cũng đến, vừa vào phòng đã đưa tay chào theo lối nhà binh, rồi cười 
cợt hỏi: "Đội trưởng, hôm nay có sắp xếp gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba cũng gượng gạo cười, đáp: “Cậu nhìn bộ dạng của tôi như vậy, nhúc nhích 
còn chẳng nổi, lại còn chẳng hiểu chuyện gì, cứ đợi đấy đã, xem thầu giáo có phân công gì 
không. Sao mọi người không đến cùng một lượtvậy? " 


Trương Lập đáp: "Thói quen mỗi người mỗi khác, giống như đại sư Á La đâu, dậu còn sớm hơn 
cả tôi nữa, còn thằng nhóc Nhạc Dương kia thì chỉ ngủ suốt cả ngày, thật không hiểu làm sao 
mà cậu ta lại được huấn luyện thành lính trinh sát nữa. Hừm, e là hôm nay giáo sư Phương Tân 
sẽ bảo chúng tôi đi thu thập các tài liệu về đấy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thầy giáo sẽ là đầu não chỉ huy của chúng ta, theo tôi, chắc mọi 
người đều không có ý kiến gì với sự phân công của thầy ấy đâu. Có điều, nói thực lòng, tôi 
không hụ vọng mọi người bắt đầu hành động nhanh như vậy chút nào, mong rằng trong lúc 
dưỡng thương, mọi người có thể ở đây với tôi thêm vài ngàu. Cậu biết đấy, ở chỗ này, tôi vẫn 


Trang 1.223/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn bị thương nặng lắm." Nói đoạn, gã đưa bàn tay băng bó gõ gõ lên bộ ngực cũng băng bó 
chằng chịt. 


Trương Lập vỗ vỗ lên ngực Trác Mộc Cường Ba, nói: "Chuyện này thì đơn giản thôi, một hai 
năm nữa, anh và cô Mẫn Mẫn sinh thêm ba bốn đứa thì chỗ này có bị thương gì cũng lành hết 
cả thôi! ” 


Vừa đúng lúc đó, Đường Mẫn bước vào, nghe thấy câu cuối cùng, lập tức giận dữ trách móc: 
"Anh nói cái gì đấy, Trương Lập! Anh coi tôi là cái thứ gì chứ hải! " Nói xong, liền vung nắm đấm 
lên. Trương Lập cười ha hả, vội lách người sang một bên né tránh cú đánh của cô. 


Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La mỉm cười nhìn hai người đuổi bắt nhau. Trác Mộc Cường 
Ba bỗng cảm thấy tim mình đau thắt lại... cảm xúc này... tại sao cảnh tượng trước mắt lại khiến 
gã cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Đúng rồi, gã cũng từng có một thời trẻ dại, lúc ấu có một cô 
bé con ngày nào cũng bám lẵng nhẵng sau lưng gã, không bao giờ chịu rời xa, lại cũng rất hay 
giận dỗi nũng nịu, em gái... 


Đường Mẫn không bắt được Trương Lập, liền quay sang mách với Trác Mộc Cường Ba: "Cường 
Ba à, anh xem đội viên của anh kìa, bây giờ anh ta bắt nạt em mà anh còn chẳng bênh, nếu 
mà... nếu mà, sau... sau này thì làm sao? ” 


Trương Lập nói: "Ủa? Cô Mẫn Mẫn không nói hết lời rồi, có phải muốn nói, sau nàu kết hôn thì 
làm sao đúng không? " 


"Anh..." Đường Mẫn lại nhảy dựng lên đuổi theo Trương Lập. Trác Mộc Cường Ba khẽ đằng 
hắng trong cổ họng, nói: "Được rồi, Trương Lập, xét tình hình này, với tư cách đội trưởng, tôi 
phạt cậu đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đồ ăn trong căng tin bệnh viện thực là khó nuốt quá 
đi mất." 


Đường Mẫn nói: "Bên kia đường có tiệm Vĩnh Hòa Đại Vương 1, sữa đậu nành bánh quấy ở đó 
cũng khá ngon, hôm qua tôi vừa ăn ở đấy rồi." 


Đợi mọi người lần lượt đến đủ, phòng bệnh lại ồn ào thêm một phen nữa. Giáo sư Phương Tân 
nói với Trác Mộc Cường Ba, đã đến lúc mọi người phải bắt tay hành động rồi. Vậy là theo kế 
hoạch đã vạch ra từ trước, tất cả lại phân tán một lần nữa. Có điều lần nàu đã không còn cảm 
giác âu sầu buồn bã khi biệt lụ mấy tháng trước, mà người nào người nấy cũng đều hừng hực 
lòng tin cả. 


Mấy ngày tiếp sau đó, Trác Mộc Cường Ba nhận được một lượng thông tin rất lớn từ chỗ giáo sư 
Phương Tân chuuển qua, bao gồm cả quá trình tỉ mỉ của việc phá giải mật mã trên bao thuốc lá, 
bản phân tích cuốn nhật kứ của Đường Thọ, những tiến triển mới nhất trong quá trình phân tích 
tư liệu mang ở Mava về, bản dịch mới nhất của Cổ cách kim thư, còn tối tối gã lại phải học 
thuộc khẩu quyết Mật tu, thử dùng ú thức cảm nhận hướng đi của mạch và chuyển động của luân 
xa. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy, đây cũng là một sự khiêu chiến với khả năng ghi nhớ của gã. 


Trước khi vết thương của Trác Mộc Cường Ba lành hắn, Đường Mẫn là người phụ trách chăm 
sóc việc ăn uống tắm giặt của gã. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau mà tình cảm của hai 
người đã càng thêm thân thiết, như keo như sơn. 


Trong rất nhiều đầu mối, đầu mối có quan hệ mật thiết nhất với họ, và cũng là điều Trác Mộc 


Trang 1.224/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba quan tâm nhất, không là gì khác ngoài bản dịch mới nhất của Cổ cách kim thư. Vì các 
chuyên gia giải dịch theo từng đoạn một, hơn nữa Lữ Cánh Nam cũng phải thông qua nhiều 
kênh phức tạp rối rắm mới có được những bản dịch này, nên bản dịch trong tay gã bây giờ, cũng 
chỉ là một số đoạn tản mát không liền mạch. 


Có điều, thông qua những đoạn văn tản mát này, bọn họ đã lờ mờ phán đoán ra được, vị sứ giả 
ấu tổng cộng xuất hiện ba lần trong lịch sử Cổ Cách. Đoạn nhắc đến chuyện sứ giả mang Tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu mà họ biết được từ trước, đã là lần xuất hiện thứ hai của vị sứ giả 
này rồi. Trong những gì sứ giả nói, lộ ra rằng ông ta đã từng đến Cổ Cách trước đó. Còn nữa, 
khi sứ giả mang theo tín vật vượt đường xa vạn dặm đến miền đất khác, từng có ước định với 
quốc vương, nếu như vẫn còn sống, nhất định sẽ trở về hội kiến với quốc vương thêm lần nữa. 
Chỉ tiếc một điều là, phần nửa sau giải đáp câu hỏi rốt cuộc sứ giả có trở lại hau không của Cổ 
cách kim thư cho đến giờ vẫn không ai biết đang lưu lạc nơi nào. 


Cả giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều không tùy tiện đem Tây Thánh sứ được 
nhắc đến trong Cổ cách kim thư và hai vị Thánh sứ được các vị trưởng lão ở thôn Công Bố thừa 
nhận, cũng chính là Merkin và Trác Mộc Cường Ba, đánh đồng với nhau. Bởi vì, dựa theo những 
gì dịch từ cổ ngữ, vị Thánh sứ này được chọn trong những bậc đại trí, hoặc giả có huyết thống 
cao quý thuần chủng. Chẳng những thế, vị Thánh sứ Bì Ương Bất Nhượng này không hề được 
ghi chép trong Cổ cách kim thư, căn bản không thể tìm thấy truyền thừa lịch sử của ông ta, nên 
chỉ có thể coi là một phỏng đoán mà thôi. Nếu trực tiếp liên hệ so sánh ông ta với hai người bọn 
Trác Mộc Cường Ba và Merkin, thì thật là thiếu chứng cứ lịch sử. 


Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba càng thêm chấn động và kinh ngạc là khi đó, vị Cổ 
Cách vương Y Tâu Ốc Bá kia chẳng những là nhà tài trợ cho sứ giả mang Tòa thành được ánh 
sáng tỏa chiếu đến nơi chân trời góc biển, mà còn có liên quan tới một món thánh vật khác nữa. 
Từ những đoạn văn dịch không liền mạch, có thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng, ước định của 
sứ giả và quốc vương khi ấy là, ông ta mang theo một trong ba món tín vật vượt đường xa đến 
đầu bên kia của góc biển chân trời, còn quốc vương cũng bí mật phái đi một vị sứ giả khác, 
mang theo một tín vật nữa, đến một nơi xa xăm góc biển chân trời khác. Còn chuyện quốc 
vương có hoàn thành ước định ấu hay không thì bản dịch không nhắc cụ thể tận tường, mà 
dường như đã ẩn giấu đầu mối vào sự kiện quốc vương phái đi hai mươi người con xuất sắc nhất 
của Cổ Cách đến phương Tây. Ở bên dưới đoạn văn dịch một cách hàm hồ khó hiểu này, giáo 
sư Phương Tân đã vạch một đường bằng bút đỏ, đồng thời chú thích ở bên cạnh: vào khoảng 
năm 975 đến 981 sau Công nguyên, sự kiện Cổ Cách vương phái đi hai mươi mốt thiếu niên 
thông huệ nhất đến Thiên Trúc học Phật, lịch sử và ẩn ngữ ám thị dường như có một sự trùng 
khớp nào đó. 


Còn vấn đề hơn hai mươi thiếu niên Cổ Cách ấy có mang theo thứ gì hau không, thì trong Cổ 
cách kim thư không hể nói rõ. Giáo sư Phương Tân đã cần thận tiến hành sắp xếp lại những tư 
liệu lịch sử có thể tra ra được, liên quan đến hơn hai mươi thiếu niên sang Thiên Trúc học Phật 
kia. Căn cứ theo các tư liệu ấy, các thiếu niên đó đã xuất phát một cách rất bí mật, vì vậy thời 
gian cụ thể không sao xác định được, mà rốt cuộc họ đã đi đâu cũng không sao làm rõ được, chỉ 
biết rằng hơn hai mươi người ra đi, cuối cùng còn có hai người sống trở về. Hai người này bái A 
Để Hiệp 2 đại sư làm thầy, về sau đều trở thành những dịch giả nổi tiếng nhất trong lịch sử Cổ 
Cách. Quãng thời gian bọn họ ra nước ngoài cầu Phật cũng khoảng chừng hơn mười năm, 
không hề ngắn hơn quãng thời gian mà vị sứ giả vượt Thái Bình Dương tiến về phía Đông kia là 


Trang 1.225/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy đâu. 


Còn về món tín vật thứ ba, trong những đoạn dịch rời rạc họ đang có vẫn chưa thể phát hiện ra 
bất cứ đầu mối nào liên quan đến nó. Rốt cuộc là nó đã được giao cho người khác, hay bị hủy 
diệt, hay vẫn còn ở lại đất Tạng, không một ai có thể đoán chắc được, chỉ biết rằng vị sứ giả kia 
đã từng nói có ba món tín vật mà thôi. 


Tuy nhiên từ bản dịch xuất hiện ba nghi vấn. Thứ nhất, thái độ của sứ giả đối với ba món tín vật; 
từ một vài đoạn, có thể thấu rằng mục đích của sứ giả là muốn giao chúng cho ba người khác 
nhau, nhưng trong một số đoạn khác thì hoàn toàn khác hẳn, sứ giả muốn giấu hai món tín vật 
đi, tốt nhất là có thể chia ra hai nơi chân trời góc biển, vĩnh viễn không bao giờ để tái hợp. Sự 
thay đổi thái độ này vừa đột ngột vừa lụ kỳ, đồng thời trong toàn bộ các đoạn dịch vẫn chưa tìm 
được bất cứ nguyên nhân hay bối cảnh nào có thể khiến thái độ của sứ giả có chuyển biến, đâu 
quả là một điều khiến người takhông sao nghĩ thông cho nổi. Giáo sư Phương Tân bảo Trác 
Mộc Cường Ba, nói theo kiểu đùa cợt của Nhạc Dương, thì là với những tư liệu họ hiện có trong 
tau, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng vị sứ giả ấu đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt cực kù 
nghiêm trọng. 


Điểm thứ hai, là thái độ của Cổ Cách vương đối với tín vật. Một số đoạn thì nói, quốc vương cực 
kỳ tôn kính sứ giả, đã chấp hành vô điều kiện tất cả các yêu cầu của sứ giả. Nhưng một số đoạn 
khác lại kể quốc vương ngấm ngầm sai người ngăn trở, phá rối sứ giả. Chẳng trách trước đâu Lữ 
Cánh Nam nói với chúng ta rằng, sứ giả muốn giao tín vật cho người khác, còn quốc vương lại 
muốn giữ tín vật lại. Sự thực thì cả các chuyên gia cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện này là 
như thế nào nữa. 


Điểm nghi vấn thứ ba cũng có liên quan đến tín vật. Tổng hợp tất cả những đoạn văn mà họ có 
lại, có thể thấu bản dịch ngầm ám chỉ rằng món tín vật thứ hai ngoài Tòa thành được ánh sáng 
tỏa chiếu kia, đã được quốc vương sai người bí mật đưa đi nơi khác. Đồng thời, trong đó lại có 
hai ba đoạn đặc biệt chỉ ra rằng, món tín vật ấy là một tấm bản đồ và đã bị quốc vương giữ lại. 
Đem gộp các đoạn này lại đối chiếu, so sánh, thực khiến người ta không thể hiểu thực hư thế 
nào, chỉ còn biết chờ đợi các chuwên gia dịch toàn bộ nội dung của Cổ cách kim thư ra thôi vậu. 


Ngoài chuyện này ra, các tư liệu thời Thế chiến II mà bọn giáo sư Phương Tân tra ra trong lúc 
phá giải mật mã của quân Đức Quốc xã cũng khơi gợi được sự tò mò và hứng thú của Trác Mộc 
Cường Ba. Gã vẫn còn lờ mờ nhớ được, từ rất lâu trước đó, Lữ Cánh Nam đã nhắc rằng nước 
Anh từng có được các tư liệu của Morton Stanleu, nhưng sau Thế chiến I các tư liệu này đã bất 
ngờ biến mất, về sau không biết vì nguyên nhân gì mà chúng lại lọt vào tay người Đức. Có điều, 
hồi đó Lữ Cánh Nam chỉ nói thoáng qua một câu, không giải thích rõ. Về sau, trong tư liệu của 
bọn gã cũng không hề có những giải thích hay phân tích gì về phương diện này. Lần này, giáo 
sư Phương Tân đã bắt tay vào điều tra một cách kỹ lưỡng hồ sơ của Hlitler và một số quan chức 
cấp cao của đảng Nazi, đồng thời bổ sung vào đó các suy đoán của cá nhân ông, khiến Trác 
Mộc Cường Ba lại có nhận thức mới về vấn đề này. 


Chú Thích 


TTTrrnnnnaaaanm 


1.Một thương hiệu thức ăn nhanh kiểu Trung Quốc rất nổi tiếng. 


Trang 1.226/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


2.Hay còn gọi là Atisa. 


Trang 1.227/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Tin Vật Của Đitlec 


Giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu như thế này: "Không nghi ngờ gì nữa, Hitler là một kẻ 
cuồng tín sùng bái năng lực siêu tự nhiên, tư tưởng này đã thúc giục cùng một số quan chức 
cấp cao cũng sùng bái năng lực siêu tự nhiên khác, tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm 
cả việc thành lập lực lượng Waffen- SS và Hiệp hội Di sản Tổ tiên, rồi những hành động tìm 
kiếm Chén Thánh, Mũi Giáo Thần Thánh, nghiên cứu văn tự cổ, đặc biệt là sự kiện Tâu Tạng..." 


Thuở nhỏ, Adolf Hitler không hề có chí hướng cao xa gì, y một lòng chỉ muốn trở thành nhà 
nghệ thuật, đồng thời vì vậu mà đã nảy sinh tư tưởng học lệch rất nặng nề. Thời trung học, y đã 
từng bị lưu ban vì không đủ điểm môn Số học và Tự nhiên, về sau lại vì không đủ điểm môn 
Tiếng Pháp nên không thể tiếp tục theo học trường trung học hệ sáu năm, phải chuyển sang 
học ở trường trung học hệ bốn năm. Sau khi cha y qua đời, Hitler mới tốt nghiệp trung học cơ 
sở, nhưng không muốn tiếp tục học lên trung học phổ thông, mà quyết định bắt đầu cuộc sống 
của nhà nghệ thuật như vẫn hằng nung nấu. Y bỏ nhà đến Vienna, và được bầu không khí nghệ 
thuật ở đó hun đúc, bồi dưỡng. Hitler vốn định xin vào họctrong Học viện Nghệ thuật Vienna, 
đáng tiếc là học lực của kém, không được chấp nhận nhập học. Sau đó, mẹ y lại qua đời vì 
bệnh ung thư vú, Hitler sau khi đã tiêu sạch tiền thừa kế của cha mình để lại, không muốn phải 
sống bằng nghề khuân vác thuê, lại cũng chẳng có sở trường hay nghề ngỗng gì, cuối cùng trở 
thành một gã lang thang ở thành Vienna. 


Năm 1909, cuộc đời Hitler gặp phải bước ngoặt đầu tiên, một người bạn đề nghị y vẽ một số 
bức bưu thiếp, và đồng ý mang ởi bán hộ. Nghe nói việc tiêu thụ cũng không tệ chút nào, gã 
lang thang cuối cùng đã thuê được một căn hộ độc thân với giá rẻ, đồng thời bắt đầu không phải 
lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Khi đó, Hitler mới vừa tròn hai mươi tuổi, nói theo cách hiện 
nay, thì chính là một gã "thanh niên phẫn khích”. Sau khi giải quyết được vấn để ăn no mặc ấm, 
ụ bắt đầu có thời gian và cơ hội tiếp xúc với một lượng lớn các sách vở. Có lẽ được di truyền 
huyết thống của người cha làm công chức, từ nhỏ Hitler đã đặc biệt mẫn cảm với chính trị, trong 
các thư tịch ụ tìm đọc, có rất nhiều sách báo tài liệu về chủ đề chính trị và các chủ nghĩa khác 
nhau. Có một điều rất khó tin là, Hitler đã từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chủ nghĩaMarx. 


Tuy nhiên, trong tư liệu của giáo sư Phương Tân có nhấn mạnh đến một tập sách khác, gọi là 
tạp chí Viên ngọc Đông Phương. Đó thực ra là một tờ tạp chí do một vị giáo đồ Thiên Chúa 
giáo La Mã biên soạn, nội dung chủ đạo là những sự việc lụ kỳ và huyền ảo, đầu rẫu màu sắc văn 
hóa tính dục và chủ nghĩa chủng tộc, và chỉ được phát hành hạn chế ở vài khu vực trong nước 
Áo, nhưng lại khơi gợi được hứng thú mạnh mẽ từ rất nhiều thanh niên trẻ tuổi mà Hitler chính 
là một trong số đó. Y không thể nào dứt khỏi những cuốn tạp chí nàu, mỗi kỳ đều phải mua cho 
bằng được, có thể xếp vào hạng fan cuồng. Trong cuốn tạp chí này, có rất nhiều thông tin nhắc 
đến người Arvan thuần chủng tóc vàng mắt xanh, cho họ là giống người cao quú nhất, đồng thời 
phản đối "giao tạp với những dân tộc thấp kém”, đặc biệt là người Do Thái, bởiđó là một dân tộc 
"trụu lạc tột cùng". Ngoài ra, trong các kỳ tạp chí còn góp nhặt đủ kiểu sự kiện linh dị kỳ quái và 
sức mạnh thần bí trên khắp thế giới, cùng với đó là những câu chuyện mang tính chất truyền kỳ 
của các nhà thám hiểm và nhà khảo cổ, đối với các loại pháp thuật phù thủy và siêu năng lực 
cũng có những giải thích thoạt nhìn có vẻ khá là tường tận. Giáo sư Phương Tân đã bình luận 


Trang 1.228/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rằng: "Đâu vốn chỉ là trò bịp tạo ra để thu hút độc giả, nhưng Hitler lại cực kỳ tin tưởng, đồng 
thời bắt đầu ảo tưởng rằng mình sở hữu huyết thống thuần chủng của người Arvan và đủ các loại 
siêu nănglực mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Về sau, trong Thế chiến I, hạ sĩ 
Hitler nhận nhiệm vụ sĩ quan truyền lệnh, đã có mấy lần hút chết mà vẫn thoát được, vậy là ụ lại 
càng tin vào thân phận của mình hơn. Y nhận định bản thân là "người được Chúa trời trao cho 
nhiệm vụ lớn”, bản thân chỉ đang chờ đợi "một thời cơ đến" mà thôi. 


Ảnh hưởng của tạp chí Viên ngọc Đông Phương đối với tư tưởng của Hitler vượt xa bất cứ sách 
vở tài liệu nào khác. Trong mấy năm sau đó, dưới ảnh hưởng của cuốn tạp chí này, Hitler đã dần 
hình thành nên thế giới quan chính trị của mình, mà theo giáo sư Phương Tân, thì cuốn tạp chí 
này chính là "ngọn nguồn tư tưởng điên loạn của Hitler" về sau. Trác Mộc Cường Ba lập tức băn 
khoăn, không hiểu trong cuốn tạp chí đó có nhắc tới Morton Stanley hay chuvện gì liên quan tới 
Bạc Ba La thần miếu hay không. Giáo sư Phương Tân trả lời gã rằng, họ từng cố kiếm lại những 
số tạp chí ấy, nhưng quy mô phát hành tạp chí vào thời ấy cũng không lớn lắm, nên cuối cùng 
chỉ tìm được một số duy nhất trong Thư viện Anh quốc. Trong số tạp chí ấy, có nhắc đến lá cờ 
chữ Vạn, nhắc đến văn tự cổ và sức mạnh thần bí ẩn chứa trong nó, nhưng cũng không loại trừ 
các số tạp chí khác đã từng góp nhặt những chuyện thâm cung bí sử của Morton Stanleu. Bởi vì 
cuốn tạp chí tên gọi Viên ngọc Phương Đông này, chủ yếu là thu thập các sự kiện thần bí và cổ 
xưa ở phương Đông, đặc biệt tập trung vào lịch sử Trung Quốc và Ấn Độ. Trong số tạp chí mà 
giáo sư Phương Tân tìm thấu, có đăng tải một đoạn trích trong Du ký của Marco Polo nữa. 


Trong các tài liệu lịch sử còn đề cập đến bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời Hitler. Sau khi nước 
Đức thất bại trong Thế chiến I, làn sóng của cuộc cách mạng tháng Mười lan khắp nước Đức. Ở 
Munich đã thành lập "Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Bavaria". Sang năm sau, một hội đồng 
điều tra được thành lập để tra xét chính quyển %ô viết ngắn ngủi xuất hiện ở Munich do kẻ nào 
cầm đầu. Chính vì chuyện nàu mà Hitler được chính phủ Đức coi trọng. Năm 1919, sau khi 
chính phủ Đức bị ép phải kú điều ước Versailles, bị yêu cầu chỉ được giữ lại một trăm nghìn 
người trong quân đội. Để đảm bảo sự trung thành của cánh quân còn sót lại này, chính phủ Đức 
đã không thể không thành lập một hội đồng giám sát, phụ trách điều tra những hoạt động chính 
trị lật đổ có thể xuất hiện trong quân đội và cộng đồng công nhân. Hitler trở thành thành viên 
của hội đồng này. Thành viên trong hội đồng giám sát được huấn luyện đặc biệt, sau đó bí mật 
phái đến "trinh sát" các đoàn thể xã hội khác nhau. Vậy là Hitler có cơ hội ngấm ngầm tiếp xúc 
bí mật với các thế lực và các nguồn tư tưởng khác nhau, trong đó có tổ chức cực đoan nổi tiếng 
nhất thời kỳ nàu - tổ chức "Cực Bắc". 


Sau khi Thế chiến I kết thúc, nước Đức chìm vào khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội. 
Trong tình hình này, một bộ phận binh sĩ giải ngũ và thanh niên nước Đức vẫn nung nấu phẫn 
nộ và cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì nước Đức đã thất bại, do đó mà có vô số các thế lực cực 
đoan nổi lên như nấm mọc sau mưa. Những kẻ này rêu rao khắp nơi về năng lực siêu tự nhiên, 
bày tỏ mong muốn phục hưng ý chí đế quốc của nước Đức và dân tộc Arvan. "Cực Bắc" nằm 
trong vài tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ. 


$°. Ị 


Các tín đồ của "Cực Bắc" tuyên bố "Cực Bắc" là một vùng đất băng tuyết bao phủ, ở đó có một 
quốc gia, ở đó, vẫn còn người Arvan thuần chủng sinh sống, bọn họ có sức mạnh siêu tự nhiên, 
nhưng vì một tai họa mà đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, bởi thế trong suốt một thời gian 
dài không được ai biết đến. Tương truyền, những người này ẩn náu ở một khu vực thần bí ngầm 
dưới lòng đất, chỉ có một con đường bí mật nối thông lên mặt đất. Muốn đi tới đó, phải vượt qua 


Trang 1.229/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sông băng ngàn năm, đi vào một đường hầm tối tăm... 


Hitler cực kỳ tin vào quan điểm nà, ụ đã lợi dụng thân phận đặc biệt của mình để tham dự các 
hoạt động của tổ chức "Cực Bác", đồng thời đã mấy lần lên diễn thuyết... 


Giáo sư Phương Tân đã phân tích bên lề như sau: "Luận thuyết người Aruan là chủng người siêu 
đẳng mà tổ chức "Cực Bắc" đưa ra có ảnh hưởng rất lớn đối với Hitler và những thanh niên Đức 
cùng thời với y, và càng củng cố thêm niềm tin của Hitler đối với chủng người Arvan siêu việt..." 
"Vị trí địa lý được miêu tả trong luận thuyết của "Cực Bắc" trùng khớp với Tây Tạng, có lẽ đã 
làm nền tảng để sau này Hitler mấy lần phái đội thám hiểm tới đất Tạng..." "Có lẽ đây chính là 
nguyên hình câu chuyện người Arvan là hậu duệ của Thần tộc Atlantis mà Hlitler và Heinrich 
Himmler tạo ra..." 


Phần cuối tư liệu có một đoạn miêu tả của Platon về truyền thuyết Atlantis. Năm 580 trước 
Công nguyên, vĩ nhân Athen cổ đại Solon 1, sau khi chế định cho thành Athen một bộ pháp 
điển vĩ đại, đã đến thủ đô Ai Cập cổ Sais, giao lưu với các vị học giả và hiền triết. Ở đó, Solon 
đã hội kiến với Hippo. Hippo cho Solon xem các chứng cứ về Thần tộc Atlantis, vậy là Solon đã 
đem câu chuyện này truyền cho các đời sau và sau nữa, cuối cùng truyền đến Platon. Platon liền 
viết câu chuyện truyền kỳ liên quan tới Atlantis này ra, và được mọi người truyền tụng rộng rãi. 


Trong câu chuyện đó, Atlantis là một đảo quốc, tọa lạc trên câu trụ Hercules, bên ngoài là biển 
Tây Hải sóng lớn cuộn trời, cũng chính là phía Tây eo biển Gibraltar 2 ngày nay, nằm giữa Đại 
Tâu Dương mênh mông, diện tích khoảng 207.2 vạn mét vuông. Nơi đó khí hậu ôn hòa, sản vật 
phong phú, khoa học kỹ thuật rất phát triển. Cách đây khoảng mười nghìn năm, cổ nhân đã xây 
dựng vương quốc Atlantis ở trên đảo, xã hội ở đó gần như không tưởng, thành trì hùng vĩ tráng 
lệ, cung điện hoa lệ cao lớn và các miếu đền đều dùng vàng, bạc, đồng và ngà voi để xây dựng, 
trên đảo còn có hệ thống kênh dẫn nước đi khắp mọi nơi, những cây cầu hoàn mỹ, bến cảng 
ngày đêm nhộn nhịp, người ở đó ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, sản vật phong phú đến độ 
dùng mãi không thể nào hết. Mặc dù trên đảo có mười hai quốc gia, nhưng cả mười hai quốc gia 
này đều dùng chung một bộ pháp điển, có mười hai vị quốc vương, nhưng tất cả đều một lòng 
thờ Hải thần công chính và thánh minh làm chúa tế trên đảo. Chỉ đáng tiếc, ngày vui ngắn 
chẳng tàu gang, cuộc sống của người dân trên đảo Atlantis mỗi lúc một hủ bại trụu lạc, cuối cùng 
đã làm Hải thần nổi trận lôi đình, khiến cho toàn bộ đảo quốc xinh đẹp giàu có, và sở hữu nền 
văn minh phát triển cao độ thời tiền sử nàu chìm xuống đáy biển sâu chỉ trong một đêm. 


Atlantis có tồn tại thực hay không, từ khi Platon viết ra truyền thuyết này, hậu thế vẫn không 
ngừng tranh luận suốt hơn hai nghìn năm, cho đến nay vẫn còn một số ít các học giả đang tìm 
kiếm vị trí chính xác của đảo Atlantis, và cũng đã tìm được rất nhiều chứng cứ thuyết phục. Đến 
khoảng giữa thế kỷ mười chín, người được xưng tụng là "Cha đẻ của ngành Atlantis học”, nhà 
khảo cổ người Mỹ Ignatius Donnelly còn đề ra mười ba nguyên tắc liên quan tới đại lục Atlantis. 
Trong đó có nói rằng Vườn Eden được miêu tả trong Sáng Thế Ký chính là chỉ đại lục Atlantis; 
trong thần thoại Ai Cập và Mava, có những vết tích sùng bái thần Mặt trời của người Atlantis; 
các kỹ thuật khoa học cổ xưa nhất của châu Âu, chẳng hạn như thuật chế luuện đồng, cũng bắt 
nguồn từ Atlantis; nguyên hình của rất nhiều mẫu tự trong văn tự châu Âu, cũng bắt nguồn từ 
Atlantis; người Atlantis là tổ tiên của người Ấn Độ, người Semites 3, và các dân tộc ở châu Âu; 
hơn mười nghìn năm trước, vì một biến động lớn mà Atlantis chìm sâu xuống đáy biển, nhưng 
vẫn có một số ít cư dân đã lên thuyền thoát đi được, và để lại truyền thuyết về Đại Hồng Thủy từ 
thời Thượng cổ. 


Trang 1.230/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Về sau, chính Himmler, trợ thủ từng được Hliitler tín nhiệm nhất, thủ lĩnh lực lượng SS, đã lựa ý 
hùa theo cấp trên của mà cải biên thành câu chuyện về người Arvan. Trong câu chuyện nàu, 
vị trí và môi trường của Atlantis không thay đổi, có điều, người Atlantis mà Platon nhắc đến, đã 
bị Himmler khẳng định chính là tổ tiên của người Arvan, và gọi họ bằng cái tên Thần tộc 
Arvan. Những người thuộc bộ tộc thần thánh này đều cao trên ba mét, tóc màu vàng kim, mắt 
xanh thẫm màu nước biển, da trắng nõn, sống mũi cao, khuôn mặt thon dài, phản ứng cực kỳ 
nhanh nhẹn, sức mạnh vô cùng, đao kiếm súng đạn đều không thể gây thương tổn, lại còn sở 
hữu những siêu năng lực kiểu như có thể dùng ý niệm điều khiển đồ vật. Trong câu chuyện của 
Himmler, vì đại lục Atlantis bị chìm xuống biển sâu, nên Thần tộc Arvan đã buộc phải rời bỏ đất 
tổ, đồng thời phân thành hai nhánh, một nhánh lên bờ ở vùng gần biển Ấn Độ, nhánh còn lại 
lên bờ ở Caucasus 4, trở thành tổ tiên của người Aruan ngày nay. Himmler cho rằng, vì số lượng 
người thuộc Thần tộc Arvan thoát khỏi thảm họa rất ít ỏi, để có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, họ 
không thể không tạp giao với các dân tộc tắm thường thấp kém khác, để rồi cuối cùng mất đi 
sức mạnh thần thánh. Vì vậu, y chỉ ra rằng, chỉ cần những người Arvan thuần chủng giao phối 
với nhau, trải qua nhiều đời nỗ lực, ắt sẽ có thể khôi phục được sức mạnh xưa kia, và tạo ra một 
đội quân Arvan vô địch. 


Ngoài ra, trong câu chuyện của mình, Himmler còn nói rõ rằng, những người thuộc Thần tộc 
Arvan lên bờ ở gần vùng biển Ấn Độ, cuối cùng đã dừng chân ở khu vực nằm giữa Tâu Tạng và 
Ấn Độ ngày nay, cũng chính là dãu núi Himalaua và vùng phụ cận, đồng thời giải thích, vì đã trải 
qua một lần bị nhấn chìm cả hòn đảo, nên để để phòng sự kiện ấy tái diễn, họ lựa chọn cao 
nguyên cao nhất thế giới làm quê hương mới cho mình. Ngoài ra, Himmler còn nói, vùng đất 
cực Bắc từng náo động một thời, chính là dãy núi Himalaua ngày nay, y lại nói, vùng cực Bắc 
thực ra không phải chỉ vùng đất cực địa ở phương Bắc, mà là chỉ một nơi cực lạnh, bị băng che 
tuyết phủ. 


Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói: "Dựa trên các luận điệu của tạp chí Viên ngọc Đông 
Phương và câu chuyện của Himmler, năm 1938, Hitler mới đồng ý để Himmler cử đội khảo sát 
đến Tâu Tạng, tìm kiếm tổ tiên của người Arvan." Ngoài ra, giáo sư nêu rất nhiều nghi vấn, 
chẳng hạn như "trình độ văn học của Himmler không hề cao, nhưng câu chuyện về người Arvan 
và Tâu Tạng cùng với những luận điệu đang thịnh hành ở nước Đức thời bấy giờ lại nối tiếp 
trước sau, logic cực kỳ rõ ràng, khiến những người không hiểu chân tướng sự việc rất dễ nảu 
sinh cảm giác thừa nhận đây là một luận điểm đúng. Nhưng thứ luận thuyết này là do ai sáng tác 
ra? Hoặc, tài liệu về "tính xác thực của các tư liệu ghi lại sự kiện quân Đức hai lần tiến vào Tâu 
Tạng” lại có chú thích bên lề như sau: "Sau chiến tranh, tài liệu của quân Đức do hai nước Liên 
Xô và Mỹ chia nhau bảo quản, một số tài liệu bí mật phải chờ đến năm 2045 mới được giải mật, 
hoặc sẽ giữ bí mật mãi mãi. Theo thông tin chính thức thì hầu hết các tài liệu quân Đức vơ vét 
được trong lần đầu tiên đến Tây Tạng đều đã bị hủy hoại trong một trận hỏa hoạn lớn vào năm 
1945, về tính chân thực của sự việc này, cần phải đợi điều tra lại. " 


Giới thiệu về Hitler xong, phần tài liệu tiếp theo lại nhắc đến các quan chức cấp cao khác của 
Đức Quốc xã, như Himmler và Hermann Gôring. Đám này tất cả đều tin vào sức mạnh siêu tự 
nhiên. Himmler thì nhiệt thành sau mê với các loại thực nghiệm ma pháp huyền bí, còn 
Hermamn Gôring thì là một kẻ si mê thuật chiêm tinh đến phát cuồng. Trác Mộc Cường Ba đọc 
mà thấy tức cười, thật không ngờ cả cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ hai lại do những kẻ như vậu 
gây ra. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” vậu. 


Trang 1.231⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba ngày sau, Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa thể nhấc nổi người đứng dậu. Nhìn một đống tài liệu 
mà giáo sư Phương Tân gửi cho, gã thầm nghĩ đây là thành quả mấy tháng trời vất vả của ông, 
còn bản thân gã thì mấy tháng nay đã làm được những gì chứ? Nghĩ tới đây, gã không khỏi cảm 
thấy có chút áu náu không yên. Mẫn Mẫn ngồi ở đầu giường quan sát, lẽ nào lại không nhận ra 
được tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba, liền dịu dàng nồng nàn áp đầu gã vào ngực mình, nhẹ 
nhàng nói: "Sao vậy, vẫn đang nghĩ đến những chuyện không vui kia à? " 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ đáp: "Nói ra thì thật hổ thẹn, anh còn chẳng bằng em, khi mọi 
người vẫn chưa bỏ cuộc, anh lại đã nảy ú dứt áo ra đi, anh..." 


Đường Mẫn đè ngón tay lên môi Trác Mộc Cường Ba, khẽ thì thào: "Không, trong mắt em, anh 
là người đàn ông kiên cường nhất, tất cả chỉ tại em quá bừa bãi, tùy tiện, khi anh cần giúp đỡ 
nhất em lại không ở bên cạnh. Em vẫn không sao tưởng tượng nổi, anh đã làm thế nào mà vượt 
qua được bao nhiêu nỗi khổ cực nhọc nhằn ấy. Đối với em, một người đàn ông bị thương chảy 
máu mà không kêu rên cũng chẳng đáng là gì, nhưng khi anh ta bị người khác đổ oan uống, bị 
người già, đàn bà, trẻ em mắng nhiếc làm nhục, thậm chí là hiếp đáp, bắt nạt, mà vẫn lặng lẽ 
chịu đựng, gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về mình, đó mới thực sự là tỉnh thần kiên 
nhẫn bất khuất, đó mới thực sự là anh, mới thực sự là TrácMộc Cường Ba. Cũng may, những 
chuyện ấu đều đã qua rồi..." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đã trải nhiều bể dâu của Trác Mộc 
Cường Ba, ôm chặt lấy cổ gã, khẽ nói: "Kể cho anh nghe một câu chuyện nhé." 


"ỪÙm? " Trác Mộc Cường Ba áp mặt vào bầu ngực mềm mại của Đường Mẫn, trong lòng chợt 
dâng lên một cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có, tựa như trở lại thuở ấu thơ vậu. 


Đường Mẫn nói: "Anh có biết lũ ong bắp càu không? Thể hình của chúng lớn hơn ong mật 
nhiều, nhưng đôi cánh của chúng lại rất nhỏ, hơn nữa tỉ lệ giữa ngực và bụng không được cân 
đối lắm. Dựa trên nghiên cứu phân tích của các nhà khoa học, dù đưa ra giả thuyết và thí 
nghiệm thế nào, những con ong bắp cày ấy cũng không thể nào bay lên được. Nhưng trên thực 
tế, ong bắp cày lại có thể bav lượn rất ổn định. Đối với hiện tượng không thể giải thích nàu, các 
nhà khoa học đều hết sức bất lực, cuối cùng chỉ có thể trả lời rằng, đó là bởi chúng muốn bay, vì 
vậy, chúng đã bay được.” 


Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Đường Mẫn, tựa như người mẹ hàng đêm ngồi ở đầu giường 
kể chuyện cho con trẻ đi ngủ, Trác Mộc Cường Ba bất giác nhoẻn cười, chút buồn bực còn lại 
trong lòng cuối cùng cũng tan biến như mây khói, tâm trạng tựa như vạt nắng ngoài cửa sổ, 
chiếu xuyên qua tầng mây xuống mặt đất. "Câu chuyện của em rất giống với một câu ngạn ngữ 
ở quê anh." Trác Mộc Cường Ba nói: "Ở quê anh, người ta nói, con chim ưng bay cao nhất, 
không phải dựa vào đôi cánh, mà là nhờ vào ý chí của nó. Cám ơn em, thế mà từ trước đến nau 
anh vẫn không biết, thì ra Mẫn Mẫn của anh còn biết kể chuyện nữa cơ đấu." 


Ánh mắt Đường Mẫn bỗng trở nên ảm đạm, lẩm bẩm nói: "Đây là câu chuyện hồi trước anh trai 
em kể." Trái tim Trác Mộc Cường Ba cũng trĩu xuống, đang định nói mấy câu an ủi cô, Mẫn 
Mẫn đã đột nhiên nói: "Ôi! Em phải đi lấy thuốc cho anh, ngoan ngoãn ở đâu đi nhé." 

Mẫn Mẫn vừa ra cửa, phòng bệnh liền xuất hiện một vị khách không mời, dáng người lùn mập, 
bộ mặt tròn phây phây toe toét cười, tay xách một giỏ hoa quả. Trác Mộc Cường Ba tưởng hắn 
ta vào nhầm phòng. 


Không ngờ, tên béo đó lập tức nói: "Irác Mộc Cường Ba tiên sinh, chào ông, không biết ông 


Trang 1.232/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn nhớ tôi không? Một tháng trước, chúng ta đã gặp mặt một lần, lúc đó là tôi không đúng, tôi 
không biết cảnh ngộ của ông lại khiến người ta thương cảm đến thế. Ôi, cũng chỉ tại tôi làm việc 
lỗ mãng quá, ai lại đi tìm ông vào thời điểm như thế kia chứ, chẳng trách ông đối xử với tôi như 
thế." 


Trác Mộc Cường Ba nghe người mới đến tự giới thiệu tên tuổi, rồi lại lắm bẩm như đang tự nói 
một mình, mãi vẫn không sao nhớ ra nổi gã béo ục ịch này là ai. Y cứ thế đi thẳng đến bên 
giường bệnh, thái độ như thể một người bạn thân thiết của gã, rồi bắt đầu bày biện hoa quả lên 
bàn, lại nói: "Thực ra, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh cũng không cần chán nản, chỉ cần tìm được 
Bạc Ba La thần miếu, ông sợ gì không có vốn liếng... " 


Y vừa nói tới Bạc Ba La thần miếu, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ ngay. Chính vào lúc gã 
đang đau khổ nhất, tên béo này đã đến đòi nói chuyện thần miếu thế nọ thế kia với gã, đã bị gã 
đuổi thẳng cửa ngay, không ngờ bây giờ lại tìm đến nữa. Trác Mộc Cường Ba bực tức nói: "Tôi 
đã bảo rồi, tôi chẳng biết thần miếu thần miếc gì cả, anh hà tất cứ phải bám lãng nhẫng không 
chịu buông tha như thế chứ? " 


Tên béo cười cười: "Trác Mộc Cường Ba tiên sinh là người hiểu chuyện, hà tất cứ phải che giấu 
đám dân đen chúng tôi làm gì. Tôi biết, công tụ của ông đã phá sản, vì vậy mới rơi vào tình 
trạng cùng quẫn, một số đầu mối vốn đã tìm được cũng đứt đoạn..." 

Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, đang định đuổi khách thì tên béo đã lại cười giả lả, nói: "Trác 
Mộc Cường Ba tiên sinh, ông chớ vội khó chịu như vậy, để tôi cho ông xem một số thứ, xem 
xong, tôi sẽ cho ông biết thêm một số sự việc nữa, đến lúc ấy, nói không chừng Trác Mộc 
Cường Ba tiên sinh sẽ thau đổi cách nhìn đối với chúng tôi cũng nên." 


Chú Thích 


—TTrraaaanm 


1.Solon, người đã tạo ra bộ luật Solon, được coi là thành tố đầu tiên hình thành nên nền dân chủ trong lịch sử thế 
giới. 


2.Eo biển phân cách hai lục địa châu Âu và châu Phi, nối Địa Trung Hải với Đại Tâu Dương. 


3.Nhóm người được tương truyền là hậu duệ của người con trai cả của Noah (bao gồm người Do Thái, người Ả Rập, 
người Akkad, người Phoenicia). 


4.Vùng giữa biển Đen và biển Caspi. 


Trang 1.233/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G - Vị Khách Bất Ngờ 


Tên béo lấu trong giỏ hoa quả ra một cái máu to cỡ chiếc máy ảnh, kéo rèm cửa số xuống, 
hướng cái máy về phía tường và bật lên, hóa ra là một chiếc máy chiếu mini, trên tường nhanh 
chóng xuất hiện bức ảnh đầu tiên. Đó là một món trang sức đeo cổ, dùng sợi bạc tơ vàng dệt 
thành, khẩm rất nhiều bảo thạch, ánh sáng lấp lánh, hoa lệ mà tôn quú. Từ hình thức và hoa 
văn trang trí, Trác Mộc Cường Ba vừa thoạt nhìn đã nhận ra ngay là một món trang sức đậm 
màu sắc dân tộc Tạng, chỉ các phụ nữ quý tộc mới được đeo, tiếng Tạng gọi là Cách Kim. Tên 
béo bắt đầu giới thiệu nội dung bức ảnh: "Thứ này tổng cộng nặng một nghìn sáu trăm bốn mươi 
sáu gram, khảm tất cả một trăm linh tám viên phỉ thúy hàng cựcphẩm, hai mươi tám viên kim 
cương xanh, trung bình từ tám cara trở lên. Theo nghiên cứu của các chuvên gia, đây có lẽ là tác 
phẩm nghệ thuật thuộc về hoàng gia Tâu Tạng vào khoảng những năm 800 sau Công nguyên. 
Năm 2000, món trang sức này đã được mua với giá 200 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm 
Detroit.” 


Bức ảnh thứ hai, là một cây quyền trượng màu vàng kim, chạm khắc chi chít những hình tiểu 
quỷ. Đáng kinh ngạc nhất, là đoạn trên cùng có gắn một viên bảo thạch đỏ như lửa, phải to 
bằng quả trứng gà. Cơ mặt tên béo hơi giật giật, hắn kích động nói: "Câu Phục ma quyền trượng 
này tổng cộng có bảy đốt, thân trượng được đúc bằng Tử kim, bên trong có lỗ rỗng, khi có chùm 
ánh sáng chiếu vào phần dưới, viên hồng bảo thạch trên đầu trượng sẽ hiện lên các hình vẽ tả 
cảnh tận thế, bảo thạch sáng rực đã thuộc hàng quú hiếm rồi, nhưng sự tinh xảo trong cấu tạo, 
sự tỉnh tế của người nghệ nhân mới khiến cho người ta phải thán phục không thôi. Năm 1993, 
đã có người mua nó với giá 130 triệu đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm Tokvo." 


Bức ảnh thứ ba, là tượng kim thân của một vị nữ Phật, tên béo nói: "Đây là tượng Indr trong 
Thất Mẫu Thiên 1, ngồi xếp bằng trên đài sen, tay trái nắm lại, dựng ngón cái lên, tạo thành 
Chùy ấn, toàn bộ cao năm mươi sáu xăng ti mét, trọng lượng hai mươi tám ki lô gam, viên bảo 
thạch trên trán, được giám định là rubụ "máu bồ câu” cực kỳ quú hiếm, trọng lượng lên đến 15 
cara. Thần kù nhất là, cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra được một vết rạn trên đó, năm 1996, đã 
bán ra với giá 207 triệu 630 nghìn đô la Mỹ ở sàn đấu giá ngầm California." 


Những bức ảnh các tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tỉnh xảo, và hoa lệ lần lượt xuất hiện trước mắt 
Trác Mộc Cường Ba, mỗi món đều khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Nhìn cấu tạo và hình 
dáng của những bảo vật ấy, Trác Mộc Cường Ba biết đây đều là vật báu của Tây Tạng, chỉ có 
điều gã vẫn chưa biết tên béo này cho mình xem những thứ ấy với ý đồ gì. Sau khi chiếu một 
lượt hai mươi mốt bức ảnh, tên béo mới dừng lại, quan sát xem cặp mắt Trác Mộc Cường Ba có 
sáng lên hay không. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn hờ hững chẳng tỏ thái độ gì, hỏi: "Tôi thừa nhận, đâu đều là những 
món báu vật thuộc hàng cực phẩm, nhưng, anh cho tôi xem mấy thứ này là có ý đồ gì vậy? " 


Tên béo cười toe toét nói: "Tôi tin rằng Trác Mộc Cường Ba tiên sinh đâu hẳn phải có ấn tượng 
sâu sắc với cái tên Morton Stanleu. Những món châu báu này, chính là do nhà thám hiểm vĩ đại 
nhất giai đoạn cuối thế kỷ mười tám, đầu thế kủ mười chín, Morton Stanleu phát hiện ra ở Tâu 
Tạng. Những thứ hôm nay tôi giới thiệu với ông, chỉ là một phần nhỏ có tính chất đại diện, còn 


Trang 1.234/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một số lượng lớn các báu vật khác vẫn chưa xuất hiện, được rất nhiều nhà sưu tầm lớn trên thế 
giới coi là báu vật tuyệt thế mà cất giấu vô cùng cẩn thận. Phải biết rằng, số báu vật mà ngài 
Morton Stanleu phát hiện được ở Tây Tạng hồi đó, đã phải dùng đơn vị tấn để tính toán. Khi ấu, 
ông ta từng nói một câu hùng hồn rằng, số châu báu ông ta tìm thấu đó, đủ để mua cả đế quốc 
Anhl Xin nhớ cho, tuy rằng hồi đó đã có rất nhiều thuộc địa giành được độc lập, nhưng đế quốc 
Anh mà ngài Morton Stanleu đó nói, là chỉ cả đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn trên 
đó, bao gồm cả các thuộc địa như Mỹ, và Australial " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn vẻ mặt sục sôi của tên béo, lòng đau như có dao cắt. Những thứ này, 
vốn đều thuộc về Tây Tạng, thuộc về Trung Quốc, tên béo này là người Trung Quốc, vậy mà lại 
cảm thấy kích động sung sướng khi người ta lấy đi bảo vật của đất nước mình như thế này ư? 


Tên béo lại nhấn giọng nói: "Đồng thời, ngài Morton Stanleu còn đầy tiếc nuối nói rằng, những 
thứ ông ta tìm ra được đó, chỉ là hạt cát trên bãi biển, còn viên ngọc thực sự thì ông ta vẫn chưa 
tìm ra được, ông ta vẫn còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút đầu mối nữa mà thôi! Tất cả 
những gì ông thấy ngày hôm nay, đều chỉ là cỏ rác, còn thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm, là 
viên ngọc thực sự kial Là viên ngọc cơ, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh ạ! ” 


Trác Mộc Cường Ba quyết định sẽ cự tuyệt bất cứ lời thỉnh cầu nào của tên béo này, chỉ vì 
gương mặt nanh ác đã kích động quá độ mà biến dạng kia, và cả đôi mắt đỏ rực ngọn lửa tham 
lam ấy nữa. Trác Mộc Cường Ba cố ra vẻ kích động, kêu lên: “Thật sao? Các vị muốn tìm những 
báu vật còn quú giá hơn cả những món này hay sao? Tôi thật ngưỡng mộ quá! Vậy, chắc là các 
vị đã có đầu mối rồi? Có thể cho tôi biết chút gì đó được không? Nếu không quá khó khăn, tôi 
cũng muốn đi theo các vị đói " 


Tên béo cười nhạt, như thể đang muốn nói, rằng kỹ thuật diễn xuất của Trác Mộc Cường Ba 
quá vụng về kém cỏi. Y đảo tròng mắt: "Đương nhiên, nếu Trác Mộc Cường Ba tiên sinh đây 
chịu hợp tác, chúng tôi có thể cung cấp cho ông rất nhiều đầu mối. Trước tiên, mời ông xem 
thứ này đã..." Nói đoạn, y ấn một nút trên cái máy. Trác Mộc Cường Ba mặc dù đã cố gắng trấn 
tĩnh, nhưng cũng không sao ghìm nổi, phải ngồi bật dậu, cánh tay khẽ run lên. 


Tấm ảnh đó, không phải gì khác, chính là bản đồ chỉ đường đến Bạc Ba La thần miếu mà bọn 
gã đã tốn không biết bao nhiêu sức lực, mồ hôi và cả máu mới tìm được trong Đảo Huyền 
Không tự. Thoạt nhìn chất liệu có vẻ không giống nhau, nhưng nội dung tấm bản đồ thì gần như 
là hoàn toàn trùng khớp. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, đó là một tấm bản đồ phục chế, 
cũng có nghĩa là, bản đồ bọn gã phát hiện trong Đảo Huyền Không tự, đích xác chính là tấm 
bản đồ năm xưa Morton Stanleu đã mang đi khỏi mật thất Cổ Cách. Merkin đã cố ý khiến bọn 
gã tự đạp chân vào bẫu... bản đồ giải 


Tên béo nở một nụ cười, tỏ ý tất cả đều nằm trong dự đoán của ta rồi, thân thiết nói: "Xem ra, 
Trác Mộc Cường Ba có vẻ rất kinh ngạc khi thấy tấm bản đồ này thì phải. Tôi biết, khoảng thời 
gian trước, các vị vừa mới đến đại tuyết sơn, chính là lần theo đầu mối của tấm bản đồ này đúng 
không? Năm đó, ngài Morton Stanley cũng đi theo tấm bản đồ này, không may đã mất mạng 
trên núi tuyết. Về sau, có vô số đoàn thám hiểm bí mật lên ngọn núi đó, cũng đều đã không còn 
mạng mà trở về nữa. Có lẽ, đối với chính phủ Trung Quốc chúng ta, đây là lần đầu tiên tấm bản 
đồ này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, trong một số tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, tấm 
bản đồ này đã không còn là bí mật trọng đại gì nữa rồi, ít nhất cho đến nay cũng phải có tới bảy 
tám tấm bản đồ phục chế lưu lạc trong tay các nhóm mạo hiểm khác nhau. Chỉ có điều, từ sau 


Trang 1.235/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đại chiến thế giới thứ hai, chưa ai nhìn thấu bản đồ gốc cả, vì vậu cũng không ai có thể phán 
đoán được tính chân thực của nó. Chắc rằng Trác Mộc Cường Ba cũng bị tấm bản đồ nàu đánh 
lừa, nên mới dẫn đến lần thất bại lớn vừa qua phải không? ” 


Tên béo nàu nắm hành tung của bọn gã quá rõ, Trác Mộc Cường Ba không thể không cần thận 
thăm dò: "Rốt cuộc các người là ai vậy? " 


Tên béo đó đắc ý cười cười nói: "Cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính rồi. Thực không dám 
giấu, tôi chỉ là một tên chạy vặt đưa tin, tổ chức mà tôi làm đại diện đây, tuyệt đối có thực lực 
hợp tác với các vị. Chúng tôi nắm giữ một lượng lớn thông tin liên quan đến Bạc Ba La thần 
miếu, bao gồm cả một số thư tín của ngài Morton Stanleu, bản ghi chép hồi ức của bạn bè ông 
ta, còn có cả hướng đi của một số món báu vật do ông ta mang về nước Anh, hướng ởi của bản 
đồ và quá trình nó bị phục chế sau Thế chiến II, những bí mật nội bộ đã được sửa chữa... Tất cả 
những điều đó, chúng tôi đều có những hiểu biết nhất định. Tôi có thể nói với ông như vậy, 
trong bảu mươi ba tổ chức lớn đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trên toàn thế giới, thực lực 
của chúng tôi, có thể xếp vào hàng Top 10 đó." 


Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa bị lời nói của y làm chấn động, không khác nào một đứa trẻ 
sơ sinh lần đầu tiên phát hiện ra diện mạo thực sự của thế giới nàu. Toàn thế giới, không ngờ lại 
có đến bảy mươi ba tổ chức lớn đi tìm Bạc Ba La thần miếu, vậy thì các tổ chức nhỏ há chẳng 
phải là không thể nào đếm hết hay sao? Chẳng những vậy, người ta lại còn đưa ra cả bảng xếp 
hạng nữa. Trác Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy bọn gã thực ra không hề hiểu Bạc Ba La thần miếu 
như bọn gã đã lầm tưởng, thậm chí không thể được coi là lính mới trong hàng ngũ những kẻ tìm 
kiếm vùng đất thần bí nàu nữa. Về các tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trên toàn 
thế giới và thực lực của họ, gã tuyệt nhiên không hay biết một chút nào! 


Tên béo mân mê cằm, nói tiếp: "Thế nào hả, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, từ những tài liệu 
hôm nay tôi mang đến giới thiệu với ông, chắc ông đã biết, tôi không hề gạt ông. Chúng tôi 
biết, ông đã đến một số nơi, đó là những nơi chúng tôi vẫn chưa tìm ra được, chỉ cần ông chịu 
giao ra tài liệu về những nơi ấy để chia sẻ với mọi người, nói không chừng, chúng ta sẽ nhanh 
chóng tìm được Bạc Ba La thần miếu, lúc đó thì..." 


Gương mặt phì nộn của tên béo sáng bừng lên, dường như đã nhìn thấy một kho báu khổng lồ 
không đếm xuể. Bộ dạng ngây ngất sau đắm như người đang vào trạng thái cao trào cực khoái 
ấu khiến Trác Mộc Cường Ba muốn nôn mửa, nhưng gã cần phải biết nhiều hơn nữa, bèn ngắt 
lời tên béo, hỏi: "Tôi không hiểu, tại sao các vị lại tìm đến tôi? Các vị nghe được những thông 
tin sai sự thật đó ở đâu ra vậy? ” 


Tên béo nói: "Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông không cần tự ngụy trang mình trước mặt tôi 
làm gì, nguồn thông tin của chúng tôi là cực kỳ đáng tin cậy. Còn về tại sao lại tìm ông ư, đó là 
bởi... ông là người Trung Quốc đầu tiên không dùng thân phận cán bộ nhà nước ởi tìm kiếm Bạc 
Ba La thần miếu! Tổ chức mà tôi làm đại diện không có hụ vọng hợp tác được với chính phủ 
Trung Quốc, nhưng ông thì khác, ông là người tự do. Hơn nữa, trước đó, ông từng tham gia vào 
tổ chức tìm kiếm của chính phủ trong một thời gian dài. Thông tin về nơi các vị đã tới ấu, chắc 
hẳn là có thể giúp rất nhiều cho tất cả các tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, hơn 
nữa, tôi được biết những nơi ấy hình như đã không còn tồn tại nữa. Vậy không tìm ông thì 
chúng tôi biết tìm ai bây giờ? Hơn nữa, với điều kiện trước mắt của Trác Mộc Cường Ba tiên 
sinh, ông cũng cần tìm người hợp tác. Ông không có tiền, cũng không có tài trợ, cả sức người 


Trang 1.236/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sức của đều không, mà những thứ này, chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ chu toàn, chỉ cần 
ông đổi lại bằng những điều ông nghe được, thấy được trong hành trình của mình mà thôi. 
Thậm chí, ông có thể không cần đi đến nơi đó cũng được, kho báu tìm được sẽ chia cho ông 
theo tỉ lệ bảy ba. Ba phần mười kho báu trong Bạc Ba La thần miếu đó! Đó là một tài sản tiêu 
cả mười đời, hay thậm chí là trăm đời cũng không hết đói! " 


Trác Mộc Cường Ba đã chẳng còn tâm tư đâu mà khó chịu với tên béo này nữa rồi, gã chỉ đang 
suy nghĩ, những thế lực nước ngoài này hình như đã vượt xa tầm tưởng tượng của gã, rốt cuộc là 
tin tức lộ ra từ đâu chứ? Còn cả tên Merkin nữa, trong bảng xếp hạng các thế lực nước ngoài ấu 
thì hắn ở vị trí nào? 


Tên béo vẫn tiếp tục khích tướng, cổ động: "Phải biết rằng, hiện nay mọi người đều cho rằng vị 
trí của Bạc Ba La thần miếu nằm ở khu vực giao giới vẫn chưa phân định rõ ràng là thuộc về 
lãnh thổ nước nào. Ở những chỗ như thế, chẳng có chính phủ nào can dự được cả, giống như vụ 
công tụ thăm dò biển Odússeia trục vớt được xác tàu đắm Tâu Ban Nha ở vùng biển quốc tế vậu, 
tất cả tài sản đó đều chỉ thuộc về người phát hiện, dư luận quốc tế cũng không thể phản đối gì. 
Lần đó, công ty Odússeia mới phát hiện được bấy nhiêu báu vật, còn lần này, thứ mà chúng ta 
phát hiện, đơn vị tính không nên dùng hàng trăm triệu đô la nữa, mà phải dùng trăm tỉ! Trăm tỉ 
đô lal Phải tính bằng hàng trăm tỉ đô la Mỹ đấy! Trăm tỉ! Trăm tỉ! " Tên béo nói mà nước bọt 
bắn tung tóe, kích động đến độ không sao kiểm chế nổi, tau chân đã hơi cogiật. 


Một hồi lâu sau, y thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn không hề có phản ứng gì, cuối cùng cũng 
ngừng hoa chân múa tau khoe khoang phét lác, ra vẻ rầu rầu thông cảm nói: "Tôi biết, sự việc 
thất bại lần nàu đã tác động rất lớn đến Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Không cần nôn nóng, 
chúng tôi có thể cho ông thời gian để suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tôi, nếu ông nhớ ra 
hoặc nghĩ đến điều gì đó, xin hãy gọi số này. Đương nhiên, tôi hụ vọng nhận được câu trả lời 
của ông trong thời gian ngắn nhất. Trác Mộc Cường Ba, lần này là cơ hội ngàn năm có một đó, 
thật hụ vọng rằng ông có thể suụ nghĩ cho kỹcàng! " 


Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngây người ra, tên béo đã sắp xếp lại giỏ hoa quả, cầm một quả 
táo lên cắn nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói: "Thật đúng là, chuyện này mà phải tay tôi, thì..." 
Lúc nàu Đường Mẫn đã đi lấy thuốc trở lại, tên béo liền đứng lên nói: "Nhất định phải nghĩ cho 
kỹ nhé, à, phải rồi, cũng chúc cho sức khỏe ông chóng ngày hồi phục." Đi ra tới cửa, y còn giơ 
tay lên làm hiệu, ý bảo nhớ gọi điện thoại cho tôi. 


Đường Mẫn ngạc nhiên hỏi: "Người đó là ai thế? " 


Trác Mộc Cường Ba tựa như người vừa bừng tỉnh cơn mộng, thở hắt ra một hơi dài: "Hừ... sự 
việc... càng lúc càng trở nên phức tạp rồi! " 


Gã lập tức liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại tóm tắt một lượt những gì vừa diễn ra, 
nhưng giáo sư Phương Tân lại không tỏ vẻ kinh ngạc cho lắm, chỉ nói: "Đúng rồi, theo tài liệu 
của Lữ Cánh Nam cung cấp, và những gì tôi nghe ngóng được khi liên lạc với các chuyên gia 
nghiên cứu Bạc Ba La thần miếu, trên toàn thế giới, rốt cuộc là có bao nhiêu tổ chức đang tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu thì nước ta cũng không rõ cho lắm, nhưng không thể nghi ngờ một 
sự thật rằng, số lượng những tổ chức như thế rất nhiều. Đây cũng là điều mà Lữ Cánh Nam 
trước nay vẫn luôn nhấn mạnh, chính là nguyên nhân chủ vếu tại sao phải giữ bí mật việc tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu của chúng ta. Lần này, bọn họ tìm đến cậu, chứng tỏ hành động của 


Trang 1.237/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta đã bị tiết lộ rồi. Bây giờ, trước mặt chúng ta đang đặt ra hai vấn đề, thứ nhất, là phải 
phát hiện ra nguồn tiết lộ thông tin mật, bằng không, chúng ta sẽ không dám có hành động tiếp 
theo. Thứ hai, làm sao để ganh đua với các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La thần 
miếu. Đa số bọn họ đều là những thế lực nước ngoài, tôi thấu khả năng hợp tác là không lớn 
lắm. Vấn để chính là, nếu đã có một tổ chức tìm đến cậu rồi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa ùn 
ùn không ngớt kéo đến tận cửa nhà cậu, khi ấu cậu phải ứng phó ra sao? Bây giờ thì vẫn khách 
khí lễ độ hòng moi thông tin từ miệng cậu, tới lúc cần thiết, nói không chừng bọn họ sẽ bất 
chấp thủ đoạn, không tiếc trả bất cứ giá nào mà hành động. Đối với họ, Bạc Ba La thần miếu... 
thật không phải chỉ là một sự quyến rũ thông thường đâu." 


Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu thấy đau đầu, muốn giải quyết vấn đề thứ hai này quả thực rất 
hao tâm tổn trí. Đường Mẫn liền thử phân tích: "Liệu có phải là từ cấp trên tiết lộ ra không? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Không, không thể nào, công tác bảo mật của nước ta có thể nói 
là còn tốt hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nếu bọn họ có thể lấu được thông tin từ tầng 
lớp lãnh đạo thì đã không tìm đến chúng ta làm gì rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "À, Merkin? Liệu đâu có phải là một âm mưu khác của hắn không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không giống cho lắm, từ mấy lần đối đầu trước cho thấy, hắn luôn 
náu mình trong bóng tối, dường như còn sợ bị người khác biết mình đang tìm kiếm thần miếu 
hơn cả chúng ta nữa. Chẳng những vậu, chỉ cần là người hơi có đầu óc một chút đều biết rằng, 
chuyện có đầu mối để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu ấy, càng nên bí mật càng tốt. Merkin 
không ngu xuẩn đến nỗi tự mình tuồn thông tin ra ngoài đâu. Còn nữa, tên béo kia đã tự báo 
thân phận, chứng tỏ rằng bọn hắn và tên Ben không phải cùng một bọn." 


Trác Mộc Cường Ba khẳng định: "Chắc không phải là người của chúng ta tiết lộ ra đâu." 


Giáo sư Phương Tân gật đảu: "Ừm, tôi cũng cho là vậu, đối phương chỉ biết một số thông tin 
ngoài lề như chuyện công tụ của cậu bị phá sản, nhưng không biết về tình trạng sức khỏe dị 
thường của cậu, thông tin có lẽ do người nào đó chúng ta từng tiếp xúc để lộ ra ngoài, phải 
không? Lẽ nào..." 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Sao vậy? Thầy nghĩ ra được gì rồi, thầu giáo? " 


Giáo sư Phương Tân chép miệng nói: "Thôi bỏ đi, giờ cậu cần dưỡng thương cho tốt đã, chuyện 
này tôi sẽ điều tra cho rõ ràng. Quan trọng nhất bây giờ là, làm sao để những kẻ như tên béo 
kia không tìm đến nữa." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện, để họ không tìm được nữa." 


"Không, không, không." Giáo sư Phương Tân vội nói: "Ngàn vạn lần không được làm vậy. Như 
thế chỉ khiến đám người ấy càng tin rằng cậu nắm giữ đầu mối gì quan trọng lắm. Không chỗ 
nào mà những thế lực ấu không len lỏi vào được, cậu càng tránh càng không thoát khỏi bọn họ. 
Giờ việc cần làm, chính là tiếp tục làm ra vẻ sa sút tỉnh thần, ở bệnh viện không cần làm gì cả, 
nếu tên béo đó lại tiếp tục tìm đến, cậu có thể giả bộ vẫn chưa hết kinh hoàng, tiết lộ một số 
điều chúng ta gặp phải ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc ở mức độ thích hợp, để bọn hắn cho rằng 
cậu đã không còn quyết tâm đứng lên lần nữa, hụ vọng như vậy sẽ làm nhạt đi phần nào lòng 
hiếu kù của hắn. Chỉ có điều, sau này khi đội của chúng ta bắt tay hành động, cần phải cần thận 


Trang 1.238/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hơn nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu thêm một phần tài liệu nữa, là nghiên cứu của 
một nhóm chuyên gia khác về văn tự khắc trên bia đá, đồ vật của người Maua. À, còn cả thứ nàu 
nữa, ở đây có tài liệu về nguyên mẫu và xuất xứ của nghệ thuật tạo hình tượng Phật trong Cánh 
cửa Sinh mệnh, cậu cũng nên đọc cho kỹvào. 


Nhắc đến Cánh cửa Sinh mệnh, Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ tới Đa Cát. Gã lấy ra ba 
món đồ của Đa Cát để lại, một viên hồng bảo thạch, một khối Thiên châu, và còn có một con 
tằm bằng ngọc nữa, bao giờ thì trả những thứ này cho Ca Ca, lúc đó phải nói gì với cô đây? 


Hai ngày sau đó, tên béo kia không thấy trở lại nữa, nhưng Trác Mộc Cường Ba tin rằng, hắn 
tuyệt đối không yên tâm mà chờ điện thoại của gã. Các vết thương trên người Trác Mộc Cường 
Ba dân dân khép miệng, đã có thể xuống giường đi lại. Gã không thể chờ đợi được, chỉ muốn ra 
ngoài hoạt động cho dãn gân dãn cốt. Gã cũng đồng thời suy nghĩ về phương pháp hô hấp Lữ 
Cánh Nam chỉ dạy cho mình, tuy vẫn chưa cảm nhận được trong cơ thể có bánh xe bánh xiếc gì 
chuuển động, nhưng tinh thần tự giác thì đặc biệt tốt chưa từng thấu. 


Hôm đó Đường Mẫn vừa giúp gã thay thuốc xong, nói rằng vết thương đã bắt đầu lên da non, 
Trác Mộc Cường Ba không sao nhịn nổi nữa, nhân lúc Đường Mẫn ra ngoài, gã liền tung mình 
xuống giường, chạy lấy đà mấy bước, rồi liên tiếp đạp lên bức tường trắng của bệnh viện năm 
sáu bước, người dần lên cao, đầu gần như đã chạm đến trần nhà mới đảo người lộn một vòng 
nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sau đó, gã lại ra chính giữa phòng bệnh, rồi hơi nhún nhảy hai chân, 
bật vọt lên, vươn tay ra, đã dễ dàng chọc vào khe hở của lễ thông khí điều hòa tổng, một tau 
treo mình lơ lửng trên không. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy hết sức hài lòng với tình trạng hồi 
phục của mình, nhìn khoảng cách giữa khe thông khí điều hòa với bức tường, ước chừng không 
hơn ba mét, tính khí trẻ con lại chợt nổi lên, gã liền cong người ngược lên, giẫm vào trần nhà, 
ngắm chuẩn hướng bức tường rồi đạp mạnh một cái, thân thể liền bắn vút đi như mũi tên rời dâu 
cung. Khi đầu ngón tay chạm đến bức tường, thân thể liền trở nên mềm nhũn, gã dùng bàn tay 
tản xung lực, dán người sát vào mặt tường, chảm chậm trượt xuống như con thằn lằn. Ngoảnh 
đầu nhìn lại, thấy tấm thép chắn trên lễ không khí điều hòa đã bị đạp cho biến dạng. Trác Mộc 
Cường Ba hít sâu một hơi, nghiêng người tạo thành một góc nghiêng ba mươi độ, đột nhiên 
tăng tốc, chạy dọc theo mặt tường lên đến cách mặt đất chừng ba mét, ước chừng đã đi xa được 
khoảng mười mét, khi haichân không thể nào bám lên mặt tường được nữa, trọng tâm người gã 
liển hơi lệch đi, hai tau và hai chân cùng lúc xòe rộng, thân thể cố định trên khung cửa giữa 
phòng bệnh và khoảng sân nhỏ có lan can chìa ra ngoài. 


Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, cây cỏ xanh tươi bên ngoài, thi thoảng lại có tiếng chim hót véo von, 
hai tau Trác Mộc Cường Ba hơi buông lỏng, hai chân đạp mạnh, cả người liền xoay một vòng 
trên không trung lộn ra bên ngoài lan can, rồi cứ ở nguyên vị trí bấp bênh muốn rơi xuống ấy, 
gã vươn tay phải ngược về phía sau bám lấy lan can của khoảng sân nhỏ đón nắng, cả người lơ 
lửng trên mười hai tầng lầu. Ngắm phong cảnh trong tư thế này cũng thật là đặc sắc, Trác Mộc 
Cường Ba hưng phấn thầm nhủ, bên dưới kia là người qua kẻ lại, khung cảnh bệnh viện nàu 
cũng rất u nhã, nếu thi thoảng có thể hoạt động một chút cho giãn gân giãn cốt thế này thì thật 
tốt biết mấy. Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên tay lơi ra, cả người lập tức rơi tự do 
từ tầng mười hai xuống. Ý niệm vừa động, gã đã sực nhớ ra: "Chết rồi, Mẫn Mẫn sắp quay lại." 


Đà rơi tự do mới hình thành, Trác Mộc Cường Ba đã đột nhiên xoay người trên không trung, hai 
tay nhanh chóng bám chắc vào mép lan can của khoảng sân chìa ra đón nắng ở tầng dưới, bên 
trong không có bệnh nhân nào, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Cũng may là chưa làm người 


Trang 1.239/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khác kinh hãi." Hai tay gã chống xuống, cả người liền trồng cây chuối bên mép lan can. Với 
chiều cao của gã, hai chân vừa hay có thể móc ngược lên lan can tầng trên. Trác Mộc Cường Ba 
dang rộng hai chân ra, cố định thân thể vào lan can tầng trên, rồi buông tay ra, cả người liền 
cong lên như người đang nằm sấp ngồi dậy, bám lấy lan can phòng bệnh của mình, lộn một 
vòng, lăn trở vào bên trong, động tác nhanh nhẹn khéo léo như khỉ vượn. 


Chú Thích 


1.Chỉ quyến thuộc của Diện Ma Thiên hoặc Đại Hắc Thiên, còn gọi là Thất Nữ Quủ, hay Thất Ma Đát Lý Thiên, 
Thất Mẫu Nữ Thiên, Thất Tủ Muội, Thất Mẫu. Đại Nhật Kinh, quyển mười sáu có chép, Thất Mẫu là quuến thuộc 
của Diện Ma Thiên; phần giải nghĩa trong Đại Nhật Kinh có chép tên của bảy vị như sau: Camunda, Kauvernri, 
Visnavi, Kaumari, Indri, Raudri, Brahmi. 


Trang 1.240/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7 - Tòa Thành Khắc Đá 


Trước mắt, các tài liệu văn thư chính thức đã được giải mật, thể hiện rõ rằng, năm 1937, có một 
đội đặc công Nazi được Hitler và trợ lý hàng đầu của ông ta là Himmler đặc phái, bí mật xâm 
nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim 
chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Arvan bắt 
nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu, 
thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể thay đổi chiều quay trái đất, cũng như vận mệnh của tất 
cả các quốc gia trên hành tinh nàu. 


Trác Mộc Cường Ba vừa trở lại giường bệnh thì Đường Mẫn đấy cửa bước vào, vừa thấu tấm 
chắn lễ thông khí điều hòa chính giữa trần nhà biến dạng, và dấu chân chi chít trên tường, cô 
lập tức hiểu ra Trác Mộc Cường Ba vừa làm gì. Cô trách móc: "Anh xem anh kìa, chẳng khác 
nào đứa trẻ cả, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, vết thương của anh vừa mới lành, có mấy chỗ còn 
chưa cắt chỉ nữa, cứ làm loạn lên như thế, vết thương có thể vỡ ra bất cứ lúc nào đấu." 


Trác Mộc Cường Ba cười hì hì, bật người dậy kéo Đường Mẫn lại nói: "Em xem ởi, anh nằm lì 
trên giường không cử động nhúc nhích gì mấy hôm liền rồi, thực sự là khó chịu bức bối lắm mới 
vận động một chút cho giãn gân cốt thôi. Em nói xem, có phải anh thuộc loại thừa tinh lực hay 
không? Sớm biết thế này, anh đã cùng đi Moscow với mấy người nhóm Ba Tang rồi, đột nhiên 
anh lại rất muốn đi Moscow, đã lâu lắm không trở lại nơi ấu rồi. " 


Đường Mẫn véo tai Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh ấy à, chính vì không tự quản nổi mình, nên 
mới cần có em để quản lựanh! " 


Trác Mộc Cường Ba xoay mặt Đường Mẫn lại, thì thảm nói: "Giờ sức khỏe của anh cũng hồi 
phục kha khá rồi, hay là, đằng nào bây giờ cũng không có ai đến..." Đường Mẫn "ậm ừ' mấu 
tiếng, dường như muốn rút người ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, nhưng chỉ nhúc nhích 
mấy cái rồi không phản kháng gì nữa. 


"Cộc cộc cộc... có ai không? " giọng tên béo vang lên thật không hợp lúc một chút nào. Đường 
Mẫn vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bù, Trác Mộc Cường Ba cố nuốt đầy một bụng tức, nằm lại 
xuống giường, theo như chỉ đạo của giáo sư Phương Tân. Giờ đây gã cần phải làm một kẻ thất 
bại cùng cực, vì bị thất bại liên tiếp mà trở nên sa sút tỉnh thần. 


Tên béo bước vào đã cười toe toét nói: "O, ở đây hết cả à, xem ra Trác Mộc Cường Ba tiên sinh 
cũng đỡ nhiều rồi đấy nhỉ." Y cố làm bộ trấn định, nhưng vẻ nôn nóng trong ánh mắt kia thì 
không thể giấu nổi Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba uể oải nói: "Sau khi anh đi, tôi nghĩ rất nhiều, tuy rằng những món châu 
báu ấy cũng có sức hấp dẫn rất lớn, ừm, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng đã 
hiểu ra rồi, quý giá nhất vẫn là mạng sống của mình. Tôi không còn hứng thú gì với những thứ 
anh nói nữa, giờ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống cho tốt thôi, nếu anh cứ cố chấp muốn có được 
những báu vật ấy, tôi chỉ còn biết thành thật tặng anh một lời khuyên... chớ nên vì kho báu 
trong tưởng tượng mà để mất tính mạng thật của mình! " 


Trang 1.241/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tên béo thấu Trác Mộc Cường Ba nói năng có vẻ dịu đi, vội vàng thuận thế đưa đấy: "Trác Mộc 
Cường Ba tiên sinh, rõ ràng là ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi rồi. Chúng tôi chỉ cần một số 
thông tin và các tài liệu, nếu ông có thể cung cấp, chúng tôi sẽ tặng ông một món tiền lớn, đảm 
bảo nửa đời về sau ông không cần phải lo nghĩ gì nữa, ngày ngày có thể nằm trên ghế dài mà 
thưởng thức các cô gái xinh đẹp trên bãi biển, thật tự do thoải mái biết bao. Ông không cần 
phải đích thân đi đến nơi đó, chỉ cần thông tin ông cung cấp cho chúng tôi chính xác, đáng tin 
cậy, chúng tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh, thếnào hả? Nếu ông đồng ú, xin báo cho một con số, để 
xem chúng tôi có thể khiến ông hài lòng hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba muốn báo ra một con số để đối phương biết khó mà lưi, bèn tiện mồm đáp: 
"Năm tở", định nói xong thì quan sát sắc mặt của tên béo, nếu thấy y có chút gì do dự, sẽ lập tức 
bồi thêm một câu, đây chính là tổng tài sản năm đó của công tụ gã, kỳ thực, con số ấu đã gấp 


năm mươi lần giá trị thực của công tụ gã rồi. 


"Được, quyết định vậy đi." Không ngờ, tên béo kia không nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Trác 
Mộc Cường Ba liền nói: "Tôi nói là đô la Mỹ đói! " 


Tên béo cười giả lả nói: Đương nhiên là đô la Mỹ rồi, nếu là nhân dân tệ thì chúng tôi cũng 
không có cách nào mà đổi được nhiều tiền như thế đâu. Nhưng có điều..." Y lại nói: "Tôi cần 
phải xác nhận xem thông tin mà Trác Mộc Cường Ba tiên sinh cung cấp có đáng với cái giá ấu 
không trước đã, yêu cầu này không có gì là quá đáng chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba tùy tiện chọn ra một phần những việc đã trải qua để kể lại, như ở châu Mỹ 
thì chủ yếu nói về rừng rậm, ở Tây Tạng hầu như chỉ nói về môi trường, hoàn cảnh địa lú ở Mặc 
Thoát, những chỗ quan trọng gã chỉ lướt qua một chút, về các tượng Phật thì hoàn toàn là ghép 
chỗ này một chút, ghép chỗ kia một chút, thậm chí bản thân gã cũng chưa từng thấu những 
tượng Phật ấy bao giờ nữa. Riêng về các cơ quan cạm bẫy, Trác Mộc Cường Ba gắng sức lục lọi 
trong các tiểu thuyết thám hiểm và phim ảnh khoa học viễn tưởng mình từng xem qua, có chỗ 
nói nhanh quá, suýt chút nữa thì lỡ miệng kể ra cả pháo laze nữa. Có điều, những gì ở núi tuyết 
Tư Tất Kiệt Mạc thì gã nói ra đến năm phần sự thực, cứ nửa thật nửa giả như vậy, khiến người 
nghe thật khó tài nào mà phân biệt nổi. 


Tất cả chuyện xảy ra trong hơn hai năm, Trác Mộc Cường Ba tổng cộng chỉ nói mất có hơn ba 
phút đồng hồ. Tên béo dùng bút ghi âm điện tử ghi lại toàn bộ. Kể xong, Trác Mộc Cường Ba 
liền nói: "Có nhiêu đó vậy thôi. " 


Tên béo nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc: "Không đến nỗi vậu chứ, nghe nói Trác Mộc Cường Ba 
tiên sinh từng ở trong đội ngũ của nhà nước Trung Quốc hơn hai năm, lẽ nào những việc trải 
qua chỉ có bao nhiêu đấu thôi? " 


Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến Ba Tang, gương mặt liền lộ ra nét đau khổ vật vã: "Dĩ nhiên, 
những điều tôi biết không chỉ có vậy, nhưng... nhưng... đó... đó là những thứ tôi không muốn 
nhớ lại nữa, tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng cứ hễ nghĩ đến những chuyện ấy, tôi 
lại... tôi lại... a... đau đầu quá! Đầu tôi, đầu tôi đau quát " 


Đường Mẫn vội phối hợp, nắm chặt tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng nói: "Sao vậy? Anh không 
sao chứ? Có cần em đi gọi bác sĩ không? " 


Tên béo kia liền ân cần hỏi han: "Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông phải nhẫn nại, nhất định 


Trang 1.242/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải cố gắng nhớ lại những chuyện kia mới được, đó mới là nội dung quan trọng nhất đấy! " 


Trác Mộc Cường Ba lấy tay ôm chặt lấy đầu, một lúc sau lại bấu chặt vào ga trải giường, lăn qua 
lăn lại một lúc lâu, miệng cứ kêu mãi không ngớt: "Không được, đau đầu quái! ÁI...." Tên béo gí 
sát chiếc bút thu âm vào miệng Trác Mộc Cường Ba, cố bức ép: "Cố nhớ một chút thôi, một 
chút thôi cũng được! ” 


Đường Mẫn đột nhiên chộp lấy chiếc gối trên đầu giường, đập tới tấp vào đầu vào mặt tên béo, 
vừa vung chân múa tay, vừa khóc lóc kêu gào: "Anh ấu đã như vậy rồi, các người còn muốn ép 
nữa hay saol Rốt cuộc ông có còn là con người nữa không! Cút đi! Cút đi! Cút ra ngoài cho tôi! ” 


Tên béo bấy giờ mới chân chừ đi ra, nét mặt đầy vẻ không cam tâm: "Trác Mộc Cường Ba tiên 
sinh, ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe, tôi... hai ba ngàu nữa sẽ qua tìm ông, nhất định ông phải nhớ 
lại đấu..." 


"Cút đil " một chiếc gối bay tới, làm cửa phòng đóng sập lại. Trác Mộc Cường Ba thở phào một 
hơi nói: "Em đi gọi bác sĩ, tiện thể xem hắn đã đi hay chưa." 


Đường Mẫn ngắng đầu lên, nước mắt đảm đìa, bộ dạng trông thật đáng thương vô cùng. Trác 
Mộc Cường Ba cẩn thận lau vệt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của cô, kinh ngạc nói: 
"Không phải chứ, em khóc thật đấy à? Công chúa nhỏ, sao nhiều nước mắt thế không biết? Lẽ 
nào em đã trở thành... mà bọn Trương Lập cứ nói ấu..." 


Đường Mẫn cắn cắn môi, véo mũi Trác Mộc Cường Ba một cái: "Anh còn nói nữa, đều tại anh 
cả thôi! Em còn tưởng anh... anh thực sự... anh còn trêu người ta nữa..." Nói đoạn, sống mũi cô 
lại thấy cau cau, như thể muốn khóc òa lên tớinơi. 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Được rồi, được rồi, thì ra là anh diễn xuất giống thật quá à. Có 
điều, nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Mẫn của anh đúng là có thiên tài biểu diễn đấy nhé, nếu em 
mà tham gia vào giới nghệ thuật, nói không chừng lại trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cũng nên." 
Đường Mẫn nghe câu ấy xong mới đổi giận làm vui, đang khóc lại nhoẻn miệngcười. 


Sau khi xác định tên béo đã đi hẳn rồi, Trác Mộc Cường Ba lại liên lạc với giáo sư Phương Tân. 
Nghe gã kể lại mọi chuyện, giáo sư nói: "Cậu nói xem, tại sao tên béo ấu lại tỏ ra lo lắng bất an 
như vậy nhỉ? " Trác Mộc Cường Ba vừa mở miệng định nói, giáo sư Phương Tân đã lại nhắc 
nhở: "Nhớ kỹ, nhìn sự việc phải nhìn thứ ẩn giấu đằng sau nó." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết, thông tin đã lan truyền ra. Những kẻ biết được tin này chắc 
chắn là không chỉ có mình bọn hắn. Hắn cần phải lấy được thông tin từ tôi trước khi các tổ chức 
khác tìm thấu, vì vậu mới không thể nào ung dung cho được." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Đúng vậy, còn một khả năng nữa, đó là có tổ chức khác đã để 
ý đến cậu rồi, chỉ có điều bọn họ vẫn đang ngấm ngầm xung đột, nói không chừng, ở những chỗ 
chúng ta không thấu được, các thế lực này đã đi đến giai đoạn nước lửa xung khắc, đang chuẩn 
bị đánh nhau một trận tưng bừng rồi cũng nên. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Còn một điểm nữa, khi tôi đưa ra con số năm tỉ đô la Mỹ với tên béo 
ấu, hắn không cần nghĩ ngợi gì đã nhận lời luôn. Chuyện này xét về tình, vẻ lý đều không ổn 
lắm, rõ ràng là chúng đã lòi đuôi ra rồi." 


Trang 1.243/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ưm, nói vậy nghĩa là sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Lúc đưa ra con số năm tỉ, tôi cũng đã suy tính rồi. Thầy giáo, thầu 
nghĩ thử xem, có năm tỉ đô la Mỹ rồi, muốn làm gì mà chẳng được, tại sao lại cứ phải đi tìm cái 
ngôi thần miếu xa xăm mờ mịt ấy làm gì chứ? Ngoại trừ thằng ngốc ra, họa may chỉ có thằng 
điên mới đi làm chuyện kiểu như thế. Hơn nữa, tên béo đó tự xưng mình cũng chỉ là một người 
đưa tin mà thôi, hắn có quyền quyết định gì mà dễ dàng chấp thuận trả một cái giá lớn như vậy 
cơ chứ. Vì vậy, tôi cho rằng, ý đồ của bọn chúng là, bất kể tôi đưa ra điều kiện hay yêu cầu gì, 
trước tiên cứ chấp nhận đã, mục đíchchỉ là lấy được thông tin từ chỗ tôi, bất cứ thông tin nào 
cũng được. Có điều, tên béo ấy làm lộ liễu quá, ngược lại mới để lộ ra sơ hở." 


Giáo sư Phương Tân cười cười nói: "Xem ra những ngày này cậu cũng không nằm không trong 
bệnh viện, cuối cùng đã dần dân hồi phục được năng lực tự tư duy rồi. Nhưng vậu vẫn chưa đủ 
đâu, muốn trở thành người quyết sách, cậu cần phải nghĩ được nhiều hơn, xa hơn nữa. Mấy 
ngày tới, mấy người bọn Trương Lập sẽ qua Thượng Hải, rồi tới Lhasa, lúc đó thương thế của 
cậu chắc cũng đỡ nhiều rồi, có thể cùng bọn họ trở về. Nhớ kỹ, lúc đi đừng có kéo theo mấy cái 
đuôi nữa đấy! " 


Trác Mộc Cường Ba hiểu, giáo sư Phương Tân bảo gã đừng để các thế lực nước ngoài cũng 
đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu kia bám theo về Tây Tạng, bèn gật đầu đồng ý. Tối hôm 
đó, giáo sư Phương Tân lại liên lạc với Trác Mộc Cường Ba, nói đã sắp xếp được một phần tư 
liệu mới. Trác Mộc Cường Ba vội bật mạng lên, liền được giáo sư gửi cho bản chụp của mấy 
quyển trục. Vừa nhìn những văn tự ấy, gã lập tức hiểu ra, lại có một phản Cổ cách kim thư nữa 
được dịch ra. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, đến giờ tôi mới biết, thì ra lúc chúng ta xin gia nhập đội 
huấn luyện đặc biệt của nhà nước, một phần nội dung của quyển trục này cũng vừa khéo trở vẻ 
với tổ quốc, chính là phần nhắc đến quốc vương và sứ giả đó. Còn trước khi chúng ta sang châu 
Mỹ, các chuyên gia lại phá giải thêm được đoạn sứ giả mang theo Tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu đến nơi chân trời góc biển. Dựa vào những tài liệu chúng ta hiện đang nắm trong tay, có 
thể đưa ra kết luận rằng, quuển trục nàu, rất có khả năng là vật đã bị Morton Stanleu mang đi từ 
vương triều Cổ Cách. Hiện nay, chúng ta chỉ có thể dựa vào hành trình hơn trăm năm trước của 
Morton Stanleu để đưa ra một kết luận đại thể. Morton Stanleu đã tới Cánh cửa Sinh mệnh. Ở 
đó, ông ta đã phát hiện ra đầu mối quan trọng. Để không ai biết được những đầu mối này, ông 
ta đã vơ vét sạch những vàng bạc châu báu, và phóng hỏa thiêu đốt sạch sẽ mọi dấu vết. Những 
dấu vết ấu có lẽ là chỉ đến Đảo Huyền Không tự, thế nhưng, Morton Stanleu vốn không hiểu 
biết về lịch sử Mật giáo Tây Tạng, nên đã tưởng lâm đó chính là vương triều Cổ Cách, mà sự 
thực thì, Đảo Huyền Không tự cũng ở ngay bên dưới lòng đất di chỉ Cổ Cách. Vì vậu, Morton 
Stanlev đã lần theo đầu mối đến Cổ Cách, mang đi toàn bộ châu báu của vương triều, bao gồm 
cả những quyển trục đó, và cả tấm bản đồ nữa. Chuyện sau này ra sao, thì mọi người đều biết cả 
rồi. 


Trác Mộc Cường Ba nghe giáo sư Phương Tân phân tích xong, cảm thấy hết sức rộng mở thông 
suốt, liền gật đầu nói: "Thì ra là vậu, bởi vì ở Cánh cửa Sinh mệnh và vương triều Cổ Cách đều 
có thể thấu sự sùng bái hết mực đối với Đảo Huyền Không tự và Bạc Ba La thần miếu, vì vậu 
Morton Stanleu mới tin rằng, những gì ông ta tìm thấy chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, 
còn viên ngọc thực sự, vẫn đang ẩn giấu ở nơi đâu đó trên đất Tây Tạng nàu." 


Trang 1.244/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Bên trên có một đoạn ghi chép, viết rằng, trước khi vương triều Cổ 
Cách được thành lập, nơi đó vốn là lãnh địa của vương triều Tượng Hùng. Có lẽ cũng là dựa 
theo các ghi chép trong văn thư của Tượng Hùng, rằng, Tượng Hùng vương đã từng phát hiện 
ra thần tích ở đâu, vì vậu mới chọn đất nàu làm nơi dựng đô lập nước. Cái gọi là "thần tích" đó, 
theo tôi đoán có thể chính là tiền thân của Đảo Huyền Không tự, ở đó có một đại hiệp cốc bên 
dưới lòng đất, có nham động và bích họa, những bức tranh chì than mà chúng ta phát hiện, có lẽ 
là do những người thượng cổ sống trong hang động ở hai bên vách núi này trong thời kỳ đầu 
tiên để lại. Đối với người Tượng Hùng mà nói, đây chắc chắn là thần tích, mà vương triều Tượng 
Hùng thì lại tin theo Bản giáo cổ đại, không khó để tưởng tượng rằng, tôn giáo thần bí của pháp 
sư Á La, có lẽ đã dựa trên cơ sở các hang động của người xưa, để xâu dựng nên Đảo Huyền 
Không tự từ thời vương triều Tượng Hùng." 


Trác Mộc Cường Ba không kìm nổi phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Những điều ấy, quả là rất có 
khả năng xảy ra. 


Giáo sư Phương Tân tiếp lời: "Người Cổ Cách biết rằng người Tượng Hùng có một tòa cung 
điện thần kỳ, nhưng họ lại không sao tìm được lối vào Đảo Huyền Không tự, có còn nhớ đường 
hầm chúng ta phát hiện được trong đàn tế Mạn Đà La cuối cùng không? Đó chính là nơi tiếp 
giáp giữa Đảo Huyền Không tự và di chỉ Cổ Cách. Tôi tin rằng, các vị Cổ Cách vương cũng 
nghĩ, tòa thần miếu ấy có lẽ chính là ở dưới lòng đất, nên bao đời vẫn không ngừng bí mật đào 
bới bên trong căn mật thất cuối cùng đó. Thật đáng tiếc, họ chỉ còn cách Đảo Huyền Không tự 
có nửa mét nữa thôi. Như vậy là tất cả các đầu mối lịch sử đã kết nối với nhau được rồi. Ôi, lịch 
sử thời viễn cổ, những trang sử thần bí đã bị lãng quên..." giáo sư Phương Tân không khỏi cảm 
thán thốt lên. 


Trác Mộc Cường Ba nín thở, nhất thời cũng không nói được lời nào. 


Cuối cùng, giáo sư Phương Tân thở dài một hơi, đoạn nói: "Được rồi, đại thể các đầu mối là vậu 
đấy. Ở đây đều là những nội dung tôi phân tích dựa trên cơ sở một nửa là suụ đoán, muốn 
nghiệm chứng thì vẫn còn thiếu rất nhiều căn cứ lịch sử. Có điều, chuyện nàu không quan trọng 
lắm, cậu chỉ cần hiểu được cũng đủ rồi. Tối nay, chủ yếu là tôi muốn cho cậu xem thứ này, cậu 
xem đi..." Ông nói xong, liền cho phóng đại một đoạn văn tự trên màn hình lên, bên dưới còn 
gạch đỏ làm ký hiệu, "Chỗ này là câu chuyện về quốc vương và sứ giả mà Lữ Cánh Nam từng 
nói với chúng ta. Cậu xem ở đây đi, quốc vương cho vời thợ giỏi đến, hàng ngày từ sáu giờ đến 
bảy giờ sáng, phục chế Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Còn ở đây nữa, sau khi hoàn thành, 
quốc vương rất không hài lòng, nói với đám thợ thuyền rằng "Đồ đá dễ mục nát, thành bảo phải 
trường tồn vĩnh cửu". Hai đoạn này có hàm nghĩa gì chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Tại sao lại là sáu giờ đến bảy giờ sáng hàng ngày? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Tốt lắm, tại sao lại là từ sáu giờ đến bảy giờ sáng? Vấn đề này rất 
đáng để chúng ta suụ nghĩ tìm hiểu. Khoảng thời gian này, có lẽ là lúc mặt trời dâng lên khỏi 
đường chân trời. Còn nữa, tòa thành này được khắc tạc trên một tảng đá khổng lồ, cũng có 
nghĩa là, Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này là một hình lập thể có thể nhìn thấy được, kỳ 
thực, không chỉ có thể dịch ra là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, mà dịch thành Cung điện 
phát ra ánh sáng, hay Vùng đất thân thánh phản quang đều được cả. Vì vậu, chúng ta có thể suụ 
đoán một cách sơ bộ rằng, cổ nhân đã vận dụng kỹ thuật phản xạ, chiết xạ ánh sáng, có lẽ là 
gần như kỹ thuật chúng ta đã nhìn thấu ở Cự thạch trận Cổ Cách. Còn câu nói, đá núi dễ mục 


Trang 1.245/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nát, thành bảo mãi trường tồn của quốc vương là chỉ ý gì nhỉ? Có phải muốn nói rằng, Tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu ấy, có thể giữ được còn bền lâu hơn cả đá núi hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Còn đầu mối nào khác không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Còn mấy chỗ nữa, cũng ẩn chứa hoặc ám thị nội dung gì đó, nhưng 
giờ chúng ta không thảo luận chuyện ấy vội. Cậu có biết lúc tôi vừa đọc được những miêu tả bức 
điêu khắc trên đá, đã nghĩ đến điều gì không? " 


"Điều gì? " 


"Cậu xem đoạn phim này đi, đó là những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong mật thất dưới 
lòng đất của vương triều Cổ Cách đấy. " 


Mật thất Cổ Cách lấp lóa ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn trên mũ, bên trong đã bị vơ vét sạch 
sẽ, chỉ còn lại hai món đồ vật, chính là chiếc bàn đá hình vuông gắn liền với nên đất, và một 
khối điêu khắc lớn bị sa hóa nghiêm trọng, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Bấy giờ 
Trác Mộc Cường Ba cuống cuồng lo lắng cho Đường Mẫn, hoàn toàn không hề chú ý đến 
những thứ đó, về sau khi xem lại phim ghi hình, đa phần đều là tua lại những hình ảnh giáo sư 
Phương Tân quay được trong ba tầng cung điện, riêng đoạn phim trong mật thất Cổ Cách 
không khiến gã chú ý nhiều lắm. Bây giờ, nghe giáo sư Phương Tân giải đáp nghi vấn, rồi xem 
lại khối đá lớn đã bị sa hóa kia, gã bất giác ngạc nhiên thốt lên: "Lẽ nào, thầu giáo muốn nói, 
tảng đá nàu, chính là..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nếu nói tất cả châu báu vàng bạc, quyển trục và một tấm bản đồ đã bị 
Morton Stanley mang đi khỏi mật thất này, và cả một tấm bản đồ chúng ta phát hiện được nữa, 
hai tấm một thật một giả, đều liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, thì khối đá đã bị sa hóa đến 
không còn hình dạng ban đầu này, rất có khả năng, chính là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu 
mà Cổ Cách vương lưu giữ lại đó." 


Trác Mộc Cường Ba nửa kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, nửa lại tiếc nuối không thôi, nói: "Nếu 
đúng là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì nó đã mất đi hình dáng ban đầu rồi, chúng ta 
đâu có thu hoạch được gì chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không phải vậy, tuy có một bộ phận đã bị sa hóa, nhưng hình thái đại 
thể vẫn còn, cậu nhìn bàn đá này đi, từ độ cao và độ nghiêng vẫn chưa bị sa hóa này có thể 
thấy, hiển nhiên nó không phải là hình gò đống, mà có lẽ là vùng núi, bằng không thì cũng là 
khe nứt hay địa hào." Màn hình dừng lại trên một hình ảnh liền sau đó được giáo sư Phương Tân 
cho phóng to lên, chỉ thấy bên trên bàn đá, hiện ra một đường rãnh nhỏ, "Tôi đã hỏi ú kiến các 
chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn những dấu vết vẫn chưa hoàn toàn bị sa hóa, chỗ cao gồ lên 
nàu, rõ ràng có những vết lõm, sau khi được các chuyên gia xác nhận kỹ càng, ít nhất là có ba 
đường rãnh như thế, nếu chúng vươn ra khỏi vách đá, có lẽ là địa mạo cao nguyên có thể hình 
thành nên địa hình ba bậc mà không xảy ra đứt gãy, ít nhất cũng phải là núi đá hoa cương kiên 
cố. Cũng không loại trừ khả năng là do nham thạch núi lửa chúng ta đã thấy ở đại hiệp cốc dưới 
lòng đất tạo nên. Còn nguyên một nửa bên kia bàn đá đã được làm phẳng, nhìn không ra bất cứ 
dấu vết chạm trổ điêu khắc nào. Cấu trúc này, làm chúng ta nghiêng về nhận định rằng đây là 
địa hình khe nứt, nhưng rất kỳ lạ. Tôi sẽ tiếp tục nhờ các chuyên gia và học giả ngành địa lứ, 
xem họ có đưa ra được kiến nghị gì hau không. Giờ thì cậu đã hiểu chưa? Tuy rằng nhìn bề 
ngoài thì không có đầu mối gì, nhưng chúng ta đang ở trong một thời đại bùng nổ thông tin, kể 


Trang 1.246/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cả từ những thứ chúng ta không thể tìm được bất cứ đầu mối gì, các chuyên gia cũng có thể vận 
dụng kiến thức chuyên môn để cung cấp được những thông tin cực kỳ quú giá." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tốt quá rồi, nếu trong tay chúng ta nắm được càng nhiều thông tin, 
đầu mối cũng sẽ mỗi lúc một nhiều thêm." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng vậy, còn một manh mối này nữa, theo các chuyên gia nghiên 
cứu nền văn minh Mavwa, họ đã có những thành quả mang tính đột phá trong việc tìm hiểu về 
mấy hình vẽ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi trong địa cung Mava. Mấy ngày tới, họ sẽ gửi 
bản kết luận mới đến, thật may là có mấy ông bạn cũ ấy. Được rồi, hôm nay nói tới đâu thôi, 
cậu nghiên cứu kỹ những hình chụp trục quyển ấu xem, có phát hiện ra được đầu mối gì mới 
không.” 


Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba thức trắng để xem các bản dịch từ quyển trục. Các nội dung 
về Cổ Cách vương và vị sứ giả kia không nhiều lắm, nhưng đều cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, 
có một điểm mà gã nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, tại sao vị sứ giả kia lại đột nhiên thay đổi thái 
độ, tách các tín vật kia, chia ra cất giấu, thậm chí còn có ý khiến chúng vĩnh viễn không bao giờ 
thấy ánh mặt trời, mà lại không hủy hoại đi, có phải là cố ý trêu cợt người ta hau không? 


Trang 1.247/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 8 - Cuộc Trùng Phòng Bất Ngờ 


Cứ vậy lại hai ngày nữa trôi qua, sức khỏe Trác Mộc Cường Ba gần như đã hoàn toàn hồi phục. 
Gã định xuất viện luôn, nhưng các bác sĩ rất kiên trì, nhất quyết đòi gã ở lại theo dõi thêm một 
ngày nữa. Mặt khác, bọn Nhạc Dương, Trương Lập cũng chưa thấy trở lại, thành thử Trác Mộc 
Cường Ba đành đồng ý nằm viện thêm một ngày nữa. 


Nhàn rỗi vô sự, gã bèn cùng Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ, ý là định thực hiện mấy 
bài tập dạng hồi phục, nhưng Mẫn Mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trương, những bài 
tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta bu lại xem. Trác Mộc Cường Ba đành tùy tiện ưỡn 
ngực vươn tay vươn chân, rồi vung tay đấm về phía trước vài cái, toàn thân tràn trễ một nguồn 
sinh lực vô hạn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để phát tiết bớt. Đột nhiên, trong đầu gã lóe lên một ý 
nghĩ, lẽ nào, tất cả đều do hô hấp mà ra hay sao? 


Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trác Mộc Cường Ba liền một mình đến trung tâm điều dưỡng 
người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra, trước đâu gã chỉ kéo xà một nghìn 
cái đã hết hơi rồi, giờ không ngờ đã làm đến hơn một nghìn ba trăm cái mà vẫn hoàn toàn 
không hề thấy mệt mỏi gì. Gã ngạc nhiên quan sát tay mình, cơ bắp không hề to hơn trước chút 
nào, không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cơ 
thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trác Mộc Cường Ba tự hiểu, thời gian gã minh tưởng 
thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Cánh Nam, hiện giờ, gã vẫn hoàn toàn 
chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, khi trong cơ 
thể có một luân xa bắt đầu chảm chậm chuyển động, thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới 
khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người chỉ rèn luyện thể lực thông thường, không 
thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Trác Mộc Cường Ba lại càng kiên định minh tưởng 
hơn, nếu muốn tìm thấy thứ mình hằng tìm kiếm, muốn bảo vệ những thứ mình không muốn 
mất đi, thì phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữal 


Trở về bệnh viện, Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh, thì thấu trước cửa phòng 
CT cạnh cầu thang tầng ba một bác sĩ đang cầm tấm phim CT nói gì đó với một người bệnh, 
trên cả dãy hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ. Trác Mộc Cường Ba vốn định rẽ ngoặt, lên 
cầu thang đi tiếp luôn, bỗng nhiên, tất cả dường như đều trở nên im ắng! Trác Mộc Cường Ba 
chưa từng có cảm giác này, tựa như khoảng không gian xung quanh gã đã hoàn toàn bị tách lìa 
khỏi thế giới bên ngoài, thời không dừng lại không tiếp diễn nữa, một cảm giác nguy hiểm lạ 
thường bao bọc xung quanh gã. Cảm giác ấu thật mạnh mẽ, thậm chí còn khiến gã không thể 
nào tiến thêm dù chỉ một bước, cứ như Tử thần đã bước đến sát sau lưng, hơi thở của cái chết 
đã phả vào sau gáy. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái gì đã 
khiến tự sâu bên trong gã dâng trào lên cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến vậy. Khi gã cho rằng 
mình đã đủ mạnh rồi, lại đột nhiên cảm thấu không còn chút sức lực để kháng cự, chỉ còn nước 
để mặc người ta chém giết, linh hồn vùng vẫy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể, mỗi tế bào 
cơ hồ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa. Gã tự ra lệnh cho chính mình: "Cử 
động ởi, cử động đi, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được! " Nhưng toàn thân gã cứng đờ, 
như thể đã bị trúng phải phép định thân, cả chớp mắt một cái cũng không thể được. Trong 
khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra. 


Trang 1.248/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình, bác sĩ đeo khẩu 
trang, kính mắt và đội mũ. Hai người đang nói chuyện gì đó, gã vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng 
thân thể lại bị ghim cứng ở đây, tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa. Không, tay bác sĩ kia 
đang nhìn gãi Ánh mắt ấu! Ánh mắt trong đôi mắt ấu sao lại như thế chứ? Giễu cợt? Châm 
biếm? Miỉa mai? Thương hại? Không, nhất định là ảo giác! Rốt cuộc là sao vậy? Thân thể của gã 
làm sao vậy? Nhúc nhích đii 


Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài chừng một hai giây đồng hồ, nhưng một hai giây ấy lại khiến 
Trác Mộc Cường Ba chấn động rất lớn, cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhịp tim đập nhanh 
như ngựa phi nước đại, tới khi tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng CT, cả người gã mới rũ 
xuống như bị hạ đường huyết, gã gượng dựa vào ta vịn cầu thang, rốt cuộc cũng không ngất đi. 


Lúc này, người bệnh kia cũng quay người lại. Trác Mộc Cường Ba thấy quen quen, hình như đã 
gặp người đó rồi, gặp ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì? Nhưng lúc này tim gã vẫn đang đập loạn 
nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi. 


Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp Trác Mộc Cường Ba rồi, liền nở ra một nụ cười như thể 
muốn nói, "khéo thật", rồi đi về phía gã. 


Cuối cùng, khi anh ta còn cách gã chưa đầy hai bước, Trác Mộc Cường Ba mới sực nhớ ra, đồng 
thời gọi tên đối phương: "Vương Hựu? " 


Người đó chính là tay đi phượt Vương Hựu được bọn Trác Mộc Cường Ba cứu ra trong địa cung 
Mawa. Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau có một ngày rưỡi rồi Vương Hựu về nước luôn, từ đó đến 
giờ không có liên hệ gì, không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương Hựu cười khổ nói: 
"Cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh." 


Trác Mộc Cường Ba thầm ngẩn ra, câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe Vương Hựu lại tiếp lời: 
“Tôi biết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ tìm đến tôi thôi, chỉ không ngờ là lại lâu như thế cơ đấy." 


Nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba đã dần trở lại bình thường, liền hùa theo hai câu nói mập mờ 
của Vương Hựu đáp: "Thì ra anh cũng biết rồi." 


Vương Hựu vẫn để đầu cua như trước, nhưng hàng ria con kiến thì đã cạo sạch, nhìn trông hao 
gây hơn trước nhiều. Anh ta nói: "Tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường, 
lần đó đến tòa cung điện ấy, tuyệt đối không chỉ là để thám hiểm. Sau khi trở về, tôi nhớ lại mới 
thấy, thân thủ, kỹ thuật, tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống với người 
thường, vậu nên tôi mới đoán, các vị tới chỗ ấy, chắc là để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà... các 
vị cũng không rõ rốt cuộc là mình cần tìm thứ gì, có phải không? ” 


Vừa gặp phải một tên béo, Trác Mộc Cường Ba bất giác trở nên cần trọng, thảm nhủ: "Kẻ tên 
Vương Hựu này rốt cuộc là ai? Sao anh ta biết được những chuyện này? " Gã bắt đầu nhớ lại 
từng chỉ tiết nhỏ nhặt nhất khi gặp Vương Hựu lần đầu tiên, cuối cùng, gã bỗng sực nhớ ra, tấm 
gương bằng đồng! Tấm gương bằng đồng có khắc chi chít Tạng ngữ, Vương Hựu nói là mua ở 
Bogota, lẽ nào là... 


Vương Hựu thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng, liền giải 
thích: "Lúc đó không phải tôi cố ý gạt anh đâu, có điều, tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy. Tôi 
cũng không biết tại sao ở trong địa cung Mava lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là 


Trang 1.249/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của Trung Quốc chúng ta." 


Gương mặt Trác Mộc Cường Ba trơ ra như gỗ, nhưng tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. 
Quả nhiên là tấm gương đồng ấy, hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương đó 
chính là chữ Tạng. Nói như vậy, nghĩa là nó và Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có 
mối liên hệ gì đó. 


Vương Hựu vẫn đang lắm bảm như thể tự nói với chính mình: "Tôi biết, các vị cứu mạng tôi, 
nhưng tôi lại... lại lừa gạt mọi người, nhưng tôi cũng không biết lúc đấy mình bị làm sao nữa, 
hình như, hình như có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang 
tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng kết 
quả giám định của họ đều nói rằng, đó là một tấm gương đồng bình thường đời Đường, đồ làm 
thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiểm nỗi mặt sau bằng chì, giá thị trường 
không được cao lắm, nếu là gương thời Chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy, giá sẽ cao 
hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt..." Nói tới đâu, Vương Hựu 
cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, chìm sâu vào hồi ức và trầm tư. 


Chuyện hôm ấy dù thế nào Vương Hựu cũng không sao quên được... Nhà sưu tắm họ Trần là 
chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước, nghe nói cả những tấm gương đồng 
mà Bảo tàng Cố Cung không thể giám định, đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét. Nghe 
xong câu chuyện của anh ta, tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm. Nhưng khi Vương Hựu 
lấu tấm gương ra, Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy, đổi cặp mắt kính khác, hai tay nâng 
tấm gương, miệng cứ: "Được... được... được..." mãi không thôi, rồi tắt thở mà chết. Nếu không 
phải các bác sĩ pháp ụ khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt, e rằng Vương Hựu cũng khó 
thoát khỏi can hệ. Thế nhưng, ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy 
tốt, những người khác đều nói đâu chỉ là một tấm gương đồng tầm thường, những thứ tương tự 
như vậu có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá năm vạn 
nhân dân tệ. Còn vị Trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có ba tiếng "Được", rồi duỗi tay rời 
khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó "được" ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấu 
trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng Vương Hựu. 


Nghĩ tới đây, Vương Hựu bất giác cất tiếng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì 
hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ: "Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, Tòa thành được 
ánh sáng tỏa chiếu? Bản thân cái tên này có nghĩa gì chứ? Vương Hựu cầm đi một tấm gương 
đồng, ánh sáng, gương? Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là... kỹ thuật dựng hình 
lập thể trong không gian bằng tia laze? Giống như ở Cực Nam miếu vậy, không không không, 
người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà, nếu nói khối đá lớn trong mật thất 
Cổ Cách là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì, vật nàu cũng lớn quá, dựa vào 
sức một mình vị sứ giả kia làm sao mang tới tận châu Mỹ xa xôi được? Ngoài dùng kỹ thuật chiếu 
hình ra, còn có huyền cơ gì trong đó nữa đây? " 


Vương Hựu nói: “Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? ” 
Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Hả, cái gì? Đil Đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay." 


Vương Hựu xua tay nói: "E rằng không được, tấm gương ấy không ở đây, mà ở trong tủ bảo 
hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến, hay là, anh cùng trở về Thâm Quyến với tôi đi. " 


Trang 1.250/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đợi tôi, tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện." 
"Lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không? " 
"Ngoài phố, đánh nhau với người ta. Còn anh? Đến Thượng Hải khám bệnh gì à? " 


"Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi, con người tôi đâu, kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng 
sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này kiểm tra toàn thân, hồi trước Tổng công 
tụ còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện nà." 


"Vừa nãy tôi thấu anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó." 


"À, ta bác sĩ ấu, cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đâu, nên nói mấu 
câu thế thôi." 


Trác Mộc Cường Ba bảo Đường Mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc 
với giáo sư Phương Tân. 


"Cái gì hả? Tấm gương? Phát hiện trong địa cung Mawa à! " 


"Vâng, tôi sẽ lập tức đi Thâm Quyến, xem rốt cuộc là chuyện gì. Hiện giờ, hình như anh ta vẫn 
cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện, ngược lại còn hỏi tôi đó là thứ gì. Phải rồi, thầu giáo, có thể 
điều tra thân thế tên Vương Hựu này được không, tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút. " 


"Bảo Mẫn Mẫn đợi một chút, tạm thời không nên làm thủ tục vội, để cô ấy ở lại đây đợi, một 
mình cậu đi Thâm Quuến thôi, hiểu ú tôi không? " 


Trác Mộc Cường Ba sực tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, rồi lại nói với giáo sư Phương Tân về cảm 
giác như bị định thân trước lúc thấy Vương Hựu, cuối cùng, gã nói: "Giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn 
thấy sợ hãi rụng rời, cảm giác như thể tính mạng và linh hồn mình đều nằm trong tau người 
khác vậy.” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Trước đâu có cảm giác như vậy bao giờ chưa? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chưa từng, trước đây khi có cảm giác nguy hiểm, giống như có con cá 
chạch luồn lách trên xương sống, lần nàu cảm giác hoàn toàn khác, đáng sợ hơn nhiều." 


Giáo sư Phương Tân liền nói: "Thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ à, không ngờ lại có 
cảm giác như thế. Vậu đi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, cậu phải giữ tâm trạng thoải mái. 
Theo tôi, chắc là cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên mình quá lớn, sức khỏe lại chưa hoàn toàn 
hồi phục nên mới có tình trạng ấy. Tuy tôi bảo cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nên 
nghĩ ngợi nhiều quá, loạn quá, phải từng bước một và có tiết chế, để có cái nhìn toàn cục. Tạm 
thời gác chuyện này lại, cậu cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi, còn gì nghi vấn, đợi khi nào cậu 
từ Thâm Quyến trở về chúng ta sẽ thảo luận." 


Trong kho ngầm dưới lòng đất của một ngân hàng ở Thâm Quyến, tấm gương đồng cổ phác ấu 
xuất hiện trong tay Trác Mộc Cường Ba, gã chợt thấy dâng lên một cảm giác quen thuộc. 
Những đường nét này, những hoa văn này, tạo hình điêu khắc phía sau tấm gương đồng, tựa 
như người thân lâu ngày không gặp, có cảm giác như máu chảy trong người, chỉ cần nhìn qua 
một lần cũng nhận ra được. Khi trong lòng dâng lên cảm giác này, bản thân Trác Mộc Cường Ba 


Trang 1.251/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng cảm thấy khó tin, lúc ở trong địa cung, gã hoàn toàn không để ú, hôm nay xem lại tỉ mỉ, 
không ngờ cảm giác đó lại xuất hiện. Nhất định là gã đã từng thấy ở đâu đó rồi, cũng hoa văn 
này, cũng hình vẽ này, nhưng là đã thấy ở đâu chứ nhỉ? Lẽ nào trongmơ? Gã không để ý tới sự 
ngăn cản của Vương Hựu, tháo găng tay ra, dùng đầu ngón tay trực tiếp chạm vào những đường 
hoa văn lồi lõm gồ lên, khi đầu ngón tau cảm nhận đến mặt gương trơn láng như lụa, cảm giác 
quen thuộc đó lại càng mạnh mẽ bội phần. Đây là một tấm gương đồng hình tròn, mặt gương 
vẫn còn như mới, màu sắc trắng thuần, tay cảm có chạm hình rồng, bên ngoài là khối vuông 
khắc hoa văn chìm, viền ngoài có đỉnh nhũ, bốn góc có bốn miếng hình lá thị vươn ra bọc lấu 
viền gương, chia làm bốn phần, mỗi phần là một con thú lành, trong đó có một con giống chim, 
còn lại đều không nhìn ra là giống thứ gì, bên ngoài bốn con thú là một vòng hoa văn hình dâu 
thừng, ngoài nữa lại có mười hai con thú vây quanh, cũng đều rất trừu tượng, khó có thể nhận 
ra, ở giữa viền thêm hoa văn hình bông sen, bên ngoài lại có một diềm hoa văn hình dây thừng 
nữa, còn phức tạp hơn cả bên trong, giữa biển lớn mênh mông cuộn sóng, tựa hồ như có vô số 
hình con thú đang ẩn hiện. Kế đó, viền bên ngoài lại là một vòng hoa văn hình dây thừng, rồi 
một vòng đầy những vạch và chấm nhìn như Hà Lạc đỏ, tiếp đó lại viền thêm một vòng hoa văn 
dây thừng, càng ra phía ngoài hình khắc lại càng phức tạp. Cuối cùng, ở vòng ngoài cùng mặt 
phía sau tấm gương, là những kú hiệu khá giống với chữ Tạng, giờ cầm trong tay quan sát kỹ 
mới thấy không hoàn toàn giống cho lắm, sự khác biệt giữa những ký hiệu này và chữ Tạng 
cũng khá giống với sự khác biệt giữa chữ Tây Hạ và chữ Hán vậy, đều là chữ vuông, thiên bàng, 
bộ thủ 1 và kết cấu nét bút đều như nhau, nhưng ú nghĩa thì lại không ai hiểu được. Trác Mộc 
Cường Ba cũng hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những ký hiệu vòng ngoài cùng này. 
Nhưng, cả những kú hiệu đó, gã cũng cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như đã từng thấy ở đâu 
đó rồi, chỉ là, gã nghĩ vắt óc cũng không tài nào nhớ ra nổi. 


Vương Hựu hỏi: "Thế nào? Giờ đã có thể nói với tôi, tấm gương này có gì đặc biệt hay chưa 
vậy? Hi 


Trác Mộc Cường Ba xoay chuyển, lật đi lật lại tấm gương. Gã đã xem kỹ đến không thể nào kỹ 
hơn được nữa rồi, nhưng muốn nói tấm gương này có điểm nào đặc biệt dị thường, thì gã cũng 
chẳng khác gì Vương Hựu, hoàn toàn không hề có bất cứ manh mối nào. 


Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm dưới lòng đất, nói: "Cầm ra chỗ có 
ánh mặt trời xem sao.” 


Vương Hựu nói: "Anh bảo, nó sẽ phản xạ ra hình ảnh gì dưới ánh nắng ư? Không thể nào, tôi 
đã thử đi thử lại rất nhiều lẳnrồi." 


Trước sự khăng khăng cương quyết của Trác Mộc Cường Ba, Vương Hựu cuối cùng cũng mang 
tấm gương ra khỏi khongầm. 


Nhà Vương Hựu tương đối khá giả, một căn biệt thự nhỏ hai tầng có cả vườn, phía sau còn có 
một hồ bơi hai trăm mét vuông, trong ga ra xếp ba chiếc xe hơi hiệu khác nhau, đều là loại mã 
lực lớn, khí thải nhiều. 


Trên sân thượng tầng hai, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu điều chỉnh tấm gương đồng, hứng ánh 
mặt trời. Tấm gương đồng hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó, nhìn 
hết sức rõ nét, đừng nói là có hình ảnh gì, mà ngay cả một chút quảng mờ mờ cũng không có. 
Trác Mộc Cường Ba cố định chiếc gương trên mặt bàn, bước tới sát chân tường, cẩn thận quan 


Trang 1.252/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sát đĩa ánh sáng đó, nhưng đĩa ánh sáng thì vẫn là đĩa ánh sáng, lấp lóa chói mắt, ngoài ra 
không có gì cả. Vương Hựu cầm hai hộp Red Bull đặt lên bàn uống nước bằng thủy tinh, lại nói: 
"Không có tác dụng gì đâu, tôi bảo rồi mà, tôi đã nghiên cứu tấm gương này rất kỹ lưỡng, thậm 
chí còn làm cả quét hình 3D của những hình khắc phía sau nónữa, nhưng vẫn chẳng phát hiện 
ra điểm gì đặc biệt cả. Tôi tưởng các vị ít nhiều cũng biết gì đó, thì ra là cũng không biết gì nốt." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu." 


"Không được." Vương Hựu đứng lên nói: "Tuy rằng các vị đã cứu tôi trong địa cung Mava, nhưng 
tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới mang được món đồ này trở về Trung Quốc, tôi đã nộp 
đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Hiện tại, về mặt pháp luật mà nói, nó thuộc về tổ tiên của tôi 
truuền lại, tôi không thể để người khác mang nó đi đâu được. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Điều kiện của anh là..." 


Vương Hựu cười cười, dang rộng hai tay chỉ vào căn phòng khách rộng lớn: "Anh xem tôi đấu, 
chẳng thiếu gì cả nữa..." Nhìn ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba, anh ta lại cười cười, nói tiếp: 
"Phải, tôi có một yêu cầu, chỉ có một thôi. Tôi muốn, các vị dẫn tôi đi cùng." 


"Anh nói cái gì! " Trác Mộc Cường Ba cả kinh, yêu cầu này nằm ngoài khả năng tưởng tượng 
của gã: "Không thể được! " 


"Tại sao lại không thể được! Anh được, tôi lại không được sao? " Vương Hựu nói: "Sau khi về 
nước, tôi đã tìm kiếm thông tin về anh, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, không ngờ anh cũng là 
tổng giám đốc của một công tụ lớn. Hà hà, anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ như thế nào hay 
không? Một ông chủ có tài sản hơn trăm triệu như thế, lại bỏ cả cuộc sống an nhàn không chịu 
hưởng thụ, anh ta đến rừng rậm châu Mỹ làm gì chứ nhỉ? Rốt cuộc là anh ta đang tìm kiếm thứ 
gì? Sau khi biết được thân phận của anh, tôi liền hiểu ngay, chúng ta là cùng một loại người." 


Vương Hựu nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, nói: "Chúng ta đều sở hữu tài sản mà những 
người khác mong cầu, cuộc sống vật chất đã được thỏa mãn đầy đủ, nhưng đó hoàn toàn không 
phải là những thứ chúng ta muốn, những nhu cầu tầng thấp đã được thỏa mãn, thứ chúng ta cần 
là giá trị của chính con người mình. Khi thị trường nhà cao ốc bùng nổ, công tụ bất động sản của 
tôi đã đưa tài sản cá nhân của tôi lần đầu tiên liệt vào hàng ngũ những người có trên một trăm 
triệu, lúc đó tôi không cảm thấy hưng phấn và kích động gì cho lắm. Đó cũng chính là lúc tôi 
biết được rằng, những thứ ấy đã không thể thỏa mãn được tôi nữa rồi. Khoái cảm khi những con 
số ấu tăng lên, còn xa mới bì kịp sự kích thích mạnh mẽ khi tôi đặt chân lên đỉnh núi tuyết, dang 
rộng cánh tay mà thỏa sức hét hò. Điều quan trọng nhất của sinh mệnh không phải là chinh 
phục, mà là phấn đấu, cái người ta hưởng thụ trong đời không phải kết quả, mà là quá trình. 
Mười mấy năm nay, trước sau tôi đã leo lên đỉnh Kilimanjaro, đỉnh Phú Sĩ, núi tuyết Ha Ba, đỉnh 
Chomolungma, anh biết đấu, mục tiêu của người leo núi thường là ngọn sau cao hơn ngọn 
trước, không ngừng vượt qua những ngọn núi cao hơn, hiểm yếu hơn. Vì vậy, khi thấy ảnh chân 
dung anh trên tạp chí, tôi lập tức cảm thấy thân thiết lạ thường, chúng ta đúng là cùng một loại 
người. ˆ 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, chúng ta không giống nhau." 


Vương Hựu nói: "Có gì mà không giống nhau? Để tôi nghĩ xem nào, tổng giám đốc kiêm chủ 
tịch hội đồng quản trị tập đoàn nuôi luyện danh khuyến Thiên Sư, không ngại khó khăn vất vả, 


Trang 1.253/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vượt ngàn dặm đường xa xôi đến rừng rậm nguyên sinh châu Mỹ, còn chui vào cả địa cung đầy 
rẫu cạm bấy của người Mava. Ừm, theo tôi, thứ mà các vị đang tìm kiếm, chắc chắn là không hề 
đơn giản. Phải biết là, tòa địa cung Mava ấy là nơi hiểm yếu nhất mà tôi từng đặt chân đến đấu. 
Kể từ khi đó, tôi đã luôn để ú dõi theo anh, nhưng hành tung của anh luôn là một câu đố, có 
điều, như vậy lại càng khiến tôi thêm hứng thú. Về sau, tôi xem được trên mạng, các vị xuất 
hiện ở vùng Trát Đạt, Tây Tạng, tất cả đều bị thương cựcnặng, các phóng viên vốn định phỏng 
vấn điều tra sâu hơn nữa, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên ngừng lại. Tôi biết, các vị vẫn 
đang tìm kiếm thứ đó, nhưng đến giờ cũng chưa tìm thấy. Từ lúc đó, tôi đã chuẩn bị liên lạc với 
anh rồi, nhưng khi tôi đến bệnh viện Lhasa thì tất cả các vị đều đã biến mất một cách thần bí. 
Mỗi lần đi lướt qua nhau như thế, là mỗi lần tôi lại giậm chân tiếc nuối đó. Lần này, nói gì thì tôi 
cũng kiên quyết đến cùng, nếu không cho tôi đi cùng, vậy thì công tác nghiên cứu của các vị với 
tấm gương này cũng kết thúc ở đây được rồi”. 


Chú Thích 


1.Đây là những thành phần ghép thành một chữ Hán. 


Trang 1.254/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương © - Sự Kiên Trì Cỏa Vươaog Hưựu 


Trác Mộc Cường Ba dở khóc dở cười, không biết tay Vương Hựu này thật chỉ muốn đi theo bọn 
gã thám hiểm hay là còn mục đích gì khác. Gã thử tìm cách dập đi ý nghĩ hoang đường của anh 
ta, nghiêm túc nói: "Anh có biết, chúng tôi làm sao mới trở về được không? " 


"Thập tử nhất sinh thôi mà." Vương Hựu lộ ra vẻ mặt như thể muốn nói, tôi sớm đã biết là anh 
sẽ nói vậu rồi, đoạn nói: "Những nơi tôi đã đi, cũng đều là những chỗ cực kỳ hiểm vếu, hơn nữa, 
tôi đã mấy lần tham gia đoàn phượt tự tổ chức rồi, trước khi xuất phát, việc đầu tiên chúng tôi 
làm chính là viết di chúc và tuuên bố miễn trách nhiệm, lần này cũng sẽ làm như vậy, nếu sau 
này tôi xảy ra chuyện gì bất trắc, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến các vị. Tại sao lại nhìn tôi 
với ánh mắt ấu chứ? Lẽ nào anh nghĩ tôi còn điên hơn cả anh hay sao? Trác Mộc Cường Ba tiên 
sinh? Không phải anh đã tìmkiếm hơn hai năm nay rồi sao? Trong thời gian ấy, những lần trải 
qua khảo nghiệm sinh tử chỉ sợ không phải chỉ có một thôi, đúng không? Tại sao anh vẫn muốn 
tiếp tục tìm kiếm nữa chứ? 


Nhìn bộ dạng á khẩu không biết nói gì của Trác Mộc Cường Ba, Vương Hựu lại cười cười tiếp 
tục hùng hồn diễn thuyết: "Không sai, ngoài kia có rất nhiều người không hiểu chúng ta, cho 
rằng chúng ta là những kẻ điên cuồng, có một đống tiền rồi không chịu sống xa hoa sung sướng, 
lại đi khắp nơi khiêu chiến cái gọi là cực hạn của sinh mệnh, lại còn có kẻ nói, chúng ta là bọn 
tiêu tiền để tìm cái chết. Kù thực, những người như thế không có cách nào cảm nhận được cuộc 
sống của chúng ta, hàng ngày, họ đã bận rộn tối mắt tối mũi vì những nhu cầu thiết yếu cuộc 
sống, vì cái ăn cái mặc, lấu đâu ra thờigian mà suy nghĩ về ý nghĩa của đời người nữa chứ, còn 
chúng ta thì khác. Chúng ta đã nhảy ra khỏi cái vòng luấn quần chạy quanh vì thức ăn, vì quần 
áo đó rồi, chúng ta có rất nhiều tinh lực và thời gian, cũng có cả cơ sở vật chất tương đối để nghĩ 
về vấn đề của cuộc đời, rốt cuộc là trong đời này, chúng ta cần tìm kiếm điều gì chứ. Tôi đoán, 
thời gian nghĩ về vấn đề này của anh chắc còn nhiều hơn tôi nhiều, phải không? Nói thực lòng, 
thứ tôi theo đuổi không chỉ có cảm giác kích thích. Những gì trải qua trong vô số lần thám hiểm, 
đã gợi cho tôi những suy tư về cuộc sống, giúp tôi lĩnh ngộ đượcrất nhiều vấn đề thuộc phạm trù 
triết học nhân sinh. Khi trở về, tôi lại đem những gì mình lĩnh ngộ được vận dụng vào việc quản 
lú doanh nghiệp, bây giờ doanh nghiệp của tôi đang phát triển với tốc độ chưa từng có đây nàu. 
Anh thấy đấy, tôi đã nói rồi mà, chúng ta là cùng một loại người, anh có phương hướng tìm 
kiếm của anh, tôi cũng có mục đích của tôi, không phải chúng ta đang lãng phí sinh mệnh, mà 
chỉ là đang thực hiện điều mình muốn làm thôi. Tôi đã muốn làm, thì tôi sẽ làm bằng được, 
không cần biết hậu quả của thất bại như thế nào, cũng không tính toán được mất, chỉ cần tôi đã 
làm rồi, thì sẽ không hối hận nữa, đây chính là triết lý nhân sinh của tôi. Tôi nghĩ, Trác Mộc 
Cường Ba tiên sinh chắc cũng như vậy, có phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba không thể không thừa nhận, mình cũng có nhiều điểm giống những gì anh 
ta nói, thế nhưng, về chuyện đi tìm Bạc Ba La thần miếu thì tay Vương Hựu này không khỏi có 
hơi quá cố chấp. Anh ta vốn chẳng biết chuyện gì, đã nhất định đòi tham gia vào một nhóm 
mạo hiểm, hoàn toàn coi mạo hiểm như một lạc thú của đời người, và hưởng thụ cả quá trình 
ấu, hành vi thuần túy vì mạo hiểm mà mạo hiểm như thế, Trác Mộc Cường Ba tự nhận thấu 
mình vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó. Thế nhưng, những hành vi trước đâu của gã, hình như 


Trang 1.255/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng không khác gì với những điều Vương Hựu vừa nói, duy chỉ có một điểm khác, đó là không 
viết di chúc mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Nếu tôi kiên quyết nói không thì sao? " 


Vương Hựu chán nản nhìn tấm gương đồng trong tay Trác Mộc Cường Ba: "Vậy thì tôi cũng 
kiên quuết nói không." 


Trác Mộc Cường Ba giơ tấm gương lên ve vấu: "Cái này? " 


Vương Hựu nở ra một nụ cười nơi khóe miệng, đột nhiên xông tới, bàn tay nắm chặt lại như lưỡi 
đao, dừng lại trên cổ họng Trác Mộc Cường Ba, rồi rút về, chỉnh lại nếp áo: "Chớ nên coi 
thường, tôi từng học không thủ đạo rồi đấy." 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: "Chậm quá, nếu không phải tôi nhận ra bàn tay anh sẽ dừng lại, 
chỉ e thân thể anh đã bay ra ngoài xa mười mét rồi." 


Câu trả lời của Trác Mộc Cường Ba dành cho Vương Hựu là, bàn tay gã chợt vươn ra, nhấc 
bổng cả người anh ta lên. Vương Hựu chỉ thấy trước mắt hoa lên, hai chân đã rời khỏi mặt đất. 
Trác Mộc Cường Ba lại đặt gã xuống, buông tay trái ra, nói: "Câu "không" ấy của anh, không đủ 
nặng cho lắm." 


Vương Hựu sửa lại cổ áo, mỉm cười nói: "Tôi biết, thân thủ của các vị đều rất cao cường, từ lúc ở 
trong địa cung tôi đã biết rồi, nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Nếu anh nghĩ có thể dùng vũ 
lực cướp nó đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, trừ phi anh giết tôi ngay tại đây." Dứt lời, anh ta ngồi 
xuống sofa, thái độ như thể mặc tình Trác Mộc Cường Ba muốn làm gì thì làm, "Anh cứ suụ 
nghĩ cho kỹ càng đi. " 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ Vương Hựu sẽ uy hiếp mình theo cách ấy, nhất thời cũng thấy 
đau đầu. Gã nói: "Anh không hề biết chúng tôi đang làm gì đâu.” 


Câu trả lời của Vương Hựu càng khiến gã kinh ngạc hơn. "Tôi biết chứ." Anh ta nhấn giọng nói 
từng chữ một: "Mảnh tịnh thổ cuối cùng còn lại trên thế gian này, một nơi còn thuần khiết hơn 
cả vườn Địa đàng, còn cao quú hơn thế giới cực lạc ở Tây Thiên, một nơi mà vô số tín đồ dành 
cả đời mong mỏi tìm kiếm, Hương Ba Lai " 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn đờ người ra. Vương Hựu làm sao mà biết được chuyện này? Gã vội 
hỏi: "Anh còn biết những gì nữa? " 


Vương Hựu chỉ vào tấm gương đồng, nói: "Tôi đã bảo rồi mà, tôi đã nghiên cứu nó rất nhiều. 
Ngay từ đầu tôi đã biết, đây là vật của Tây Tạng, hoa văn và hình chạm trên đó đều có nét đặc 
sắc rất riêng của dân tộc Tạng. Còn anh, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh ạ, anh cũng là người 
Tạng, tập đoàn nuôi luyện danh khuyến của anh cũng nhờ vào chó ngao Tâu Tạng mà phất lên. 
Vì vậu, tôi đã điều tra nghiên cứu, biết rằng anh đã từng bảy lần một mình đi sâu vào những nơi 
hiểm yếu không có dấu chân người để tìm kiếm các giống chó nổi tiếng thế giới, ban đầu tôi 
cũng cho rằng, lần này anh cũng đang tìm một con chó cực phẩm mà thôi. Nhưng gần đây tôi 
mới biết, thì ra, các vị không chỉ đơn giản là đang tìm danh khuyến, thứ các vị tìm chính là 
Hương Ba La, thánh địa thần bí nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử Tây Tạng." 


Trác Mộc Cường Ba cơ hồ như muốn nhấc Vương Hựu lên lần nữa, nhưng cuối cùng cũng tự 


Trang 1.256/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kìm được mình không ra tay, chỉ bình tĩnh nói: "Từ đâu mà anh biết được chuyện này? " 


Vương Hựu nửa cười nửa không nói: "Chuyện này ấy à, tôi tự có kênh thông tin của mình chứ. 
Tôi vẫn luôn băn khoăn, làm sao mà tấm gương đồng này lại từ Tây Tạng đến tận một nơi xa 
xôi hẻo lánh như Maya vậy? Nó có phải là một đầu mối quan trọng trong cuộc tìm kiếm của các 
vị hau không? Hôm nay, anh đã giải đáp vấn đề này cho tôi rồi." Nói tới đây, Vương Hựu không 
nhìn Trác Mộc Cường Ba nữa, mà lầm bẩm như thể đang tự nói với mình: "Trong đời tôi đã đi 
qua rất nhiều nơi, leo núi tuyết, vượt thảo nguyên, nhưng thánh địa trong truyền thuyết rốt cuộc 
như thế nào thì tôi còn chưa được thấu. Tôi đã đến Bố Đạt La cung, cảm giác nơi đó mang đến 
cho tôi, gọi là chấn động, rung cảm gì cũng được. Về sau lại đến thành cổ Mavwa, tôi mới biết 
được đỉnh cao của kiến trúc nhân loại là gì, nhưng dựa vào hành vi của các vị mà suụ đoán, tôi 
biết, những nơi đó so với Hương Ba La đều chẳng là gì cả. Hương Ba La là một nơi mà tôi 
không thể tưởng tượng được rằng có tồn tại trên đời. Nếu đã biết rằng có một nơi như thế tổn 
tại, thì tôi nhất định phải tới đó thưởng ngoạn, không để cuộc đời mình có bất kù cảm giác tiếc 
nuối gì. Đây cũng là tín điều làm người của tôi." 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ rằng Vương Hựu cũng có thể thông qua các kênh khác mà biết 
được nơi bọn gã muốn đi rất có thể là Hương Ba La trong truyền thuyết, nhưng gã vẫn kiên trì 
thuyết phục: "Lẽ nào anh đã quên cảnh ngộ trong địa cung Mavwa rồi? Sau bận đó, anh vẫn 
không rút ra được bài học gì hay sao? Với điều kiện sức khỏe như của anh, saocó..." 


"Xin chớ có quên, lúc đó tôi đã ở một mình trong không gian tối đen như mực hơn bốn mươi 
tám tiếng đồng hồ. Bất cứ người nào gặp phải tình cảnh đó, cũng đều ngấp nghé bên bờ vực 


^+ TT 


sụp đổ cả về tinh thần lẫn thể lực thôi. 
"Không thể được, tuyệt đối không thể được, đây là tôi nghĩ cho bản thân anh thôi..." 


"Đừng nói chắc thế, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh ạ. Tôi không cần gì hết, chỉ muốn xem xem 
thế nào thôi. Hơn nữa tôi biết, công tụ của anh đã phá sản, nếu anh muốn tiếp tục tìm kiếm nơi 
ấu, ắt cần phải có hỗ trợ về mặt kinh phí, tôi có thể cung cấp..." 


Trác Mộc Cường Ba cương quyết cự tuyệt: "Không... anh vẫn không hiểu, anh hoàn toàn không 
hiểu chúng tôi sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Anh tưởng chỉ đi du lịch, đi thám hiểm một 
chuyến, đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ có thể nói với anh thế này, hành trình của chúng tôi 
không giống với bất cứ đoàn phượt nào mà anh từng tham gia. Bất kể ra sao, tôi cũng đều 
không chấp nhận đề nghị của anh." Trác Mộc Cường Ba tiến sát lại gần Vương Hựu, mặt đối 
mặt với anh ta, gần giọng nói: "Muốn chết, thì đi tìm tòa nhà sáu mươi tầng mà nhảy xuống, như 
vậy còn dứt khoát nhanh gọn hơnl ” 


Vương Hựu vẫn chỉ cười cười như không, đang chuẩn bị nói tiếp, thì điện thoại di động của Trác 
Mộc Cường Ba đổ chuông. Gã vừa bắt máy, liền nghe Đường Mẫn nói: "Bọn Nhạc Dương ở Nga 
về rồi, tình hình không được tốt lắm, bao giờ anh trở lại đây thế? " 


Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Vương Hựu một cái, đoạn nói: "Chỗ anh cũng vậy, anh về luôn 
đây, chắc là vẫn còn chuyến bau, đợi về rồi nói chuyện sau." 


Đường Mẫn nói: "Chú ý an toàn, anh phải bau chuyến đêm đấy." 


Trác Mộc Cường Ba gác máy, lại đưa mắt nhìn Vương Hựu, cặp mắt của tay thương nhân tinh 


Trang 1.257/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ranh này vẫn mở trừng trừng không chớp nhìn vào tấm gương đồng trên tay gã. Ánh mắt ấu tựa 
như đang nói: "Muốn mang nó đi hả, vậy thì, mang theo cả tôi nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba biết, có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì, không hiểu Vương Hựu biết 
được tin tức ở đâu, giờ đã dồn ép gã không còn nước nào nữa, đành phải về thương lượng nghĩ 
cách với mọi người trước vậy. Gã giơ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại, Vương Hựu 
cũng không ngăn cản, chỉ không để gã mang nó đi mà thôi. Lúc chia tau, Trác Mộc Cường Ba 
ném lại một câu quen dùng trong giới thương nghiệp: “Cho tôi thời gian ba ngày, tôi phải 
thương lượng với những người khác đã." Ra tới cửa, gã lại nói: "Anh đang đùa với lửa đó! ” 


Vương Hựu cười cười: "Từ nhỏ tôi đã thích nghịch lửa rồi." Anh ta biết, trong cuộc đàm phán 
này, mình đã giành được ưu thế tuyệt đối. 


Trong bệnh viện, Nhạc Dương bừng bừng phẫn nộ nói: "Thằng cha ấy thật đúng là, rõ ràng đã 
nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, lại còn tăng lên tới những 30%, thế chẳng phải là muốn 
chơi chúng ta còn gì? Cũng may là chúng ta còn chưa giao tiền cọc cho hắn đấy." 


Tình hình liên quan đến tấm bản đồ, Trác Mộc Cường Ba đã biết được chút ít từ chỗ giáo sư 
Phương Tân. Sau khi giải được mật mã văn tự trên bao thuốc lá, giáo sư Phương Tân và mấy 
người đã thông qua nhiều kênh khác nhau, thăm dò tìm kiếm thông tin về một loạt kế hoạch của 
Đức Quốc xã tiến hành ở Tây Tạng trong thời gian đó. Trước mắt, các tài liệu văn thư chính 
thức đã được giải mật, thể hiện rõ rằng, năm 1937, có một đội đặc công Nazi được Hitler và trợ 
lý hàng đầu của ông ta là Himmler đặc phái, bí mật xâm nhập Tây Tạng. Bọn họ ở Tây Tạng 
suốt một năm, vẽ được rất nhiều bản đồ, còn quay phim chụp ảnh nữa. Kế hoạch đó được gọi là 
Cực Bắc. Hitler tin rằng tổ tiên của người Aruan bắt nguồn từ đó, nền văn minh Atlantis đã biến 
mất cũng ở đó, chỗ ấy là trục trung tâm của địa cầu, thay đổi trục trung tâm này, ắt sẽ có thể 
thay đổi chiều quay trái đất, cũng như vận mệnh của tất cả các quốc gia trên hành tinh nà. 
Nghe nói, đẳng Quốc xã vẫn không ngừng tìm kiếm lối vào một nơi gọi là Shambhala, đồng thời 
còn dựa vào các tư liệu vẽ được năm 1938, tiếp tục tiến vào Tây Tạng lần nữa trong năm 1943, 
nhưng về số lượng người, địa điểm của cả hai hành trình này họ đều không thể tìm được thông 
tin gì cụ thể. Theo các tư liệu chính thức, khi nước Đức chiến bại năm 1945, tất cả các tư liệu 
liênquan tới lối vào Shambhala đều đã bị tiêu hủy. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều thảm hiểu, cái gọi là Hương Ba La, Shambhala, chẳng qua chỉ là 
do phát âm khác nhau khi dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức, còn địa điểm mà các tư liệu này chỉ 
đến, chắc chắn là cùng một nơi. Đó rốt cuộc là một nơi như thế nào, mà khiến vô số người trở 
nên điên cuồng như thế? 


Các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đã tìm kiếm và thu thập khắp nơi cho thấy rằng, sau chiến 
tranh, số tài liệu về hành động của Đức Quốc xã ở Tây Tạng đã bị Liên Xô và Mỹ chia làm hai, 
nghe nói, đến năm 2045 mới tới hạn giải mật. Giáo sư Phương Tân vốn đã nhờ các mối quan 
hệ của mình, xem xem có thể liên lạc với người làm trong kho hồ sơ, nhờ giúp kiểm tra các tư 
liệu liên quan tới ba khu căn cứ địa đó xem sao, không ngờ, sau mấy ngày liên lạc với một tau 
quản lý người Nga, bên kia phúc đáp nói rằng, một phần trong đó đã được giải mật, trước mắt 
các chuuên gia trong nước đã nghiên cứu, nếu giá cả hợp lý, anh ta có thể sao chụp mang ra. 
Mấy người giáo sư Phương Tân tất nhiên là mừng rỡ vôcùng. Ban đầu, giá cả đã thương lượng 
ổn thỏa, nhưng khi bọn Nhạc Dương sang Nga, tay quản lú đó lại đột nhiên giở quẻ, nâng giá 
lên tới mức bọn họ không thể chấp nhận, rồi visa du lịch của Nhạc Dương, Ba Tang hết hạn, 


Trang 1.258/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đành phải trở về công cốc. 
Nghe Nhạc Dương kể xong, Trác Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư Phương Tân biết chưa? " 
Nhạc Dương đáp: "Biết rồi, nhưng ông ấy bảo chúng tôi nghe ú kiến anh." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ý kiến của tôi là... mặc xác hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa, thì 
ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta đã không cần tấm bản đồ đó nữa, cám ơn ý tốt, nếu hắn không 
chấp nhận, thì giảm giá xuống còn một nửa, nếu hắn vẫn không thỏa mãn, lại tiếp tục hạ giá, 
khi nào hắn đồng ú thì thôi." 


Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: "Ua, không phải vậy chứ, giảm giá xuống còn một nửa, như vậu 
hắn ta chịu được sao? " 


Trác Mộc Cường Ba tự tin vỗ vỗ vai Nhạc Dương, nói: "Cứ làm như tôi nói là được. Nghỉ ngơi đi 
đã, trời sắp sáng rồi. " 


Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại một lượt về tình hình 
chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua hình ảnh chụp từ máy di động của Trác Mộc Cường Ba, rồi 
chau mày nói: "Tuy chưa dám khẳng định có phải là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ha 
không, nhưng nhất định có mối liên hệ rất lớn, thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được 
điểm này rồi. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy, ừm, giống như một dạng văn 
tự lai tạp giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại, nhưng mà, đúng là chúng ta chưa từng thấy 
bao giờ, có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất. m, anh ta nhất quuết không chịu nhả ra à? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đáp: "Đúng vậy, anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo, thì mới 
chịu giao tấm gương đồng ấy ra." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về tên Vương Hựu ấy... 
Vương Hựu, sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành Kính tế 
Xã hội học Đại học Phúc Đán, trước năm 25 tuổi đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu 
là cán bộ cấp trung của các công tụ lớn, năm 87, hùn vốn với người khác lập ra công tụ Xâu 
dựng Nhà Đất Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, 
năm 89, đổi tên thành công tụ Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác và Phát triển Nhà Vạn 
Hưng Thâm Quyến, sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn, năm 97 đã thu mua các công tụ 
nhà đất như Đông Quản, Thành Hưng, Xương Long, trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản 
Thâm Quyến. Năm 98, anh ta trở thành lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chỉnh phục đỉnh 
Chomolungma, từ đó trở đi cũng luôn được người ta để ý. Nhưng trước đó, anh ta đã từng lên 
đỉnh mấy ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài, trong giới leo núi cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. 
Dựa vào hồ sơ này có thể thấy, tinh lực của anh ta chủ yếu đều tập trung vào việc quản lú công 
tụ và leo núi, chắc là không có ham muốn hay mưu đồ gì với Bạc Ba La thần miếu. Vương Hựu 
này chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường mà thôi. Giờ cậu có dự 
định gìkhông? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cũng khá hóc búa, sau khi mang tấm gương đồng đó trở về Trung 
Quốc, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản tổ tiên, hiện giờ pháp luật quụ định việc bảo vệ tài 
sản của công dân rất tỉ mỉ nghiêm ngặt, vì vậy xét về khía cạnh pháp luật, tấm gương đồng đó là 
của anh ta, dù nhà nước muốn trưng dụng thì cũng phải được anh ta đồng ý trước đã. Hơn nữa, 
từ cách nói năng của tay Vương Hựu đó, không khó nhận ra, anh ta đã quyết tâm muốn ởi theo 


Trang 1.259/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta bằng được rồi. " 
Đường Mẫn nói: "Tại sao không thể cho anh ta cùng đi chứ? " 


Cặp mắt Nhạc Dương cũng sáng bừng lên, gật đầu khen phải: "Đúng đấy, anh ta còn hứa sẽ 
giúp chúng ta về mặt tài chính nữa mà.” 


Trác Mộc Cường Ba nhíu mày nhìn hai người một cái, lắc đầu nói: "Không được, anh ta chưa 
được huấn luyện chính quy, cho đi theo chúng ta chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, sao 
có thể làm vậy được chứ? " 


Nhạc Dương lập tức nghĩ đi xa hơn: "Thì có thể huấn luyện cho anh ta được mài! Dù sao thì 
chúng ta cũng không phải... ˆ 


"Hừm! " giáo sư Phương Tân trong máy tính khẽ đằng hắng một tiếng, Nhạc Dương mới ngậm 
miệng lại. Chỉ nghe giáo sư nói: "Như vậu đi, chuyện này để chúng tôi xử lú, tạm thời cậu không 
cần phải lo lắng nữa." 


Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình. Từ những hành vi khác 
thường của Đường Mẫn và Nhạc Dương, gã nhận ra hình như họ còn điều gì đó đang giấu mình. 


Lúc này, Ba Tang chợt lạnh lùng lên tiếng: "Nếu không được, thì trực tiếp làm thịt hắn ta là 
xong." 


"Không được! " Trác Mộc Cường Ba vội chặn đứng suụ nghĩ nguụ hiểm ấu của Ba Tang lại: "Tuy 
ở trong rừng nhiệt đới châu Mỹ và Đảo Huyền Không tự, chúng ta đã sử dụng vũ khí cũng như 
giao chiến với kẻ địch, nhưng đó là hành vi tự vệ trong lúc bất đắc dĩ mà thôi, chúng ta đâu phải 
phần tử khủng bố, sao có thể làm những chuyện phạm pháp được. Có phải đang đánh trận đâu, 


1! 


Ba Tang, anh không được lúc nào cũng có suụ nghĩ là đang chiến tranh như thế. 
Ba Tang xòe hai tay ra, ý muốn nói, không được thì thôi. 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Giờ việc làm tôi lo lắng nhất không phải tấm gương đồng, mà là tin 
tức rốt cuộc rò rỉ ra từ đâu? Cả người như Vương Hựu mà cũng biết được chúng ta đang tìm Bạc 
Ba La thần miếu, cứ tiếp tục thế này, phiền phức của chúng ta sẽ mỗi lúc một nhiều thêm đấy." 


Nhạc Dương chợt nói: "Cường Ba thiếu gia, anh nói xem người ở Nga kia có khi nào cũng biết 
chúng ta đang lần theo manh mối đi tìm Bạc Ba La thần miếu, nên mới nâng giá lên cao thế 
không? ” 


Đường Mẫn thết lên: "Không đến nỗi lan truyền đi xa thế chứ." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Có phải đã biết gì hay không, đợi điện thoại của hắn ta là 
biết." 


Ngày hôm sau, phía Nga đã bắn tin sang, dò hỏi bọn họ dự tính thế nào. Nhạc Dương theo lời 
Trác Mộc Cường Ba dặn dò, khéo léo từ chối đối phương. Ba Tang làm phiên dịch, còn ngấm 
ngầm ám thị rằng họ không cần đến tấm bản đồ ấy nữa, kết quả là bên kia vừa nghe vậy đã 
cuống lên, chất vấn bọn Nhạc Dương sao lại lật lọng. Nhạc Dương bèn lịch sự đáp lời, ấy là do 
ông lật lọng trước, mọi người chẳng qua chỉ là bánh ít đi thì bánh quy lại thôi. Bên kia vẫn không 
cam tâm, lại tiếp tục hỏi bọn họ có thể ra giá mua phần tài liệu ấy hay không. Nhạc Dương liền 


Trang 1.260/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thừa cơ ép giá, trải qua một hồi thương lượng co kéo, cuối cùng cũng quyết định được, lần này 
giá chỉ còn 60% giá ban đầu tay kia đã từng thương lượng với giáo sư Phương Tân. 


Ba Tang vừa gác điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi Trác Mộc Cường Ba: 
"Cường Ba thiếu gia, anh đúng là liệu sự như thần, làm sao anh biết được hắn sẽ bán hạ giá thế? 


Hj 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Động não một chút xem, anh lính trinh sát. Còn nhớ lần đầu tiên 
chúng ta gặp nhau không. Lần đó, trên xe lửa cậu đã vận dụng tư duy tinh tế và khả năng quan 
sát hơn người để bắt được tên trộm ấy như thế nào nhỉ? Kờ thực chuyện này nói trắng ra thì rất 
đơn giản, khi sang Nga lần đầu tiên, các cậu tương đối gấp gáp, còn tay quản lú hồ sơ kia thì vẫn 
nghi ngờ mức độ thành tín của các cậu, hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ đó trong tay nữa. Tới 
lúc gặp mặt các cậu, và nhìn thấu tiền, hắn mới khẳng định được rằng các cậu thực sự cần 
những tài liệu đó. Sau lần gặp mặt đó, hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ cách lấy được bản sao 
các tài liệu ấu, thế nhưng, tuy nói rằng số tài liệu đó đã được giải mật một phần, nhưng muốn có 
bản sao và mang được ra ngoài lại cũng không phải chuyện dễ dàng chút nào. Vậy là, hắn liền 
nâng giá lên với các cậu, làm như vậy là có hai mục đích; thứ nhất, là để kéo dài thời gian giao 
hàng, trong khi các cậu suy nghĩ về giá cả, hắn mới đủ thời gian để đi sao chép tài liệu; thứ hai, 
thử thăm dò tầm quan trọng của số tài liệu ấu với các cậu, nếu các cậu rất cần đến chúng, hắn 
sẽ còn điều chỉnh giá cả một cách thích hợp. Hôm nay hắn đã gọi sang đây, chứng tỏ rằng hắn 
đã có được số tài liệu ấy rồi, nhưng các cậu lại tỏ ra không quan tâm lắm, khiến hắn vô cùng bối 
rối. Nếu các cậu không cần nữa, thì số tài liệu đó nói trắng ra chỉ là một đống giấu vụn, chẳng 
đáng một xu. Vì vậy, dù là các cậu ra giá thế nào, chỉ cần cao hơn giá bán giấy phế loại là hắn 
đã thỏa mãn lắm rồi." 

Nhạc Dương bừng tỉnh ngộ nói: “Thì ra là thế, tôi không nghĩ được sâu xa đến thế." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhìn việc gì cũng không thể nhìn bề mặt, phải nhìn thấu thứ đằng sau 
bề mặt đó mới được, đã biết chưa? " Trước ánh mắt sùng bái ngất ngây của Nhạc Dương, Trác 
Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn chiếc máu tính xách tau vẫn đang mở đó, thổ lộ ra chân tướng: 
"Thầy giáo nói đấy. " 


Nhạc Dương gãi gãi đầu: "Xem ra, chúng tôi lại phải đi một chuyến nữa rồi..." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, lần này cậu không cần ởi, tôi sẽ đi với Ba Tang." Gã vung 
tay vung chân cho giãn gân cốt, cảm giác sức khỏe của mình tốt hơn khi nào hết, "Vết thương 
của tôi đã khỏi hắn rồi, tôi muốn đích thân đi lấy tấm bản đồ và những tài liệu khác vẻ đây." 


Nhạc Dương thắc mắc: "Vậy tôi làm gì? " 


Trác Mộc Cường Ba quay người đi nói: "Tôi đi làm thủ tục xuất cảnh, còn cậu nghĩ cách xử lý ta 
Vương Hưựu đó đi! ” 


Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên: "Cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mài! Cường Ba thiếu 
gia, tôi không xử lý được đâu! Đợi chút đi nào...” 


Đường Mẫn thấy Trác Mộc Cường Ba rất quyết tâm, biết không thể ngăn gã lại được, đành thấp 
giọng nói: "Vậy em và Nhạc Dương quay lại Lhasa trước đợi mọi người, anh phải cẩn thận, chú ú 
an toàn đấy." 


Trang 1.261/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "m, anh đi mấy ngày rồi về, nhớ tự chăm sóc cho mình, ở nhà phải 
ngoan ngoãn không được chạy lung tung, biết chưa hả? " 


Trang 1.262/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4O - Đêm (Woscow 


Mùa đông Moscow rất lạnh, nhưng hàng bạch dương thẳng đều tăm tắp bên ngoài sân bau quốc 
tế Sheremetuevo mang lại cho Trác Mộc Cường Ba cảm giác bất khuất quật cường. Thả bộ bước 
đi trên phố Baumanskava, gã có cảm giác như lại trở về núi tuyết. Tuy gã đã không còn ho nữa, 
nhưng mỗi lần hít thở thứ không khí lạnh như băng này, cứ cảm giác như trong phổi có gì đó là 
lạ, kiểu như thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn hết sức bình thường. Trác Mộc Cường Ba bất 
giác thảm nhủ: "Lẽ nào cổ độc đang phát tác theo một phương thức mà chúng ta không biết 
đến? " Tính thời gian ra thì mạng gã chỉ còn lại khoảng chưa đầy mười tháng nữa thôi. 


Gã và Ba Tang ở một khách sạn nhỏ, hẹn tay kia gặp mặt vào trưa ngàu hôm sau. Vì cả hai đều 
không thông thuộc Moscow nên địa điểm gặp mặt do phía bên kia quy định. Trước yêu cầu của 
tau kia, họ phải tìm một cái sân thượng nhà cao tầng làm địa điểm giao dịch, nghe nói như vậu 
mới khó bị người ta theo dõi, cũng ít có khả năng bị mai phục. Tuy Trác Mộc Cường Ba thầm 
giễu cợt đối phương quá mẫn cảm, nhưng cũng vẫn chấp nhận theo yêu cầu ấy. Theo như Ba 
Tang giới thiệu, người này tên là Aleksandrovich, nhân viên quản lú hồ sơ lịch sử quân sự quốc 
gia của nước Nga, rất thích chơi cá ngựa, trước đây từng bị người khác tố cáo đã bán văn kiện cơ 
mật của nhà nước để trả tiền thua cá ngựa, nhưng vì các cơ quan hữu quan của Nga không tìm 
được bằng chứng gì, nên chỉ coi như có người cố ý vu khống hãmhại, nên y vẫn tiếp tục làm 
công việc quản lú hồ sơ lịch sử quân sự ấu. 


Dọc đường, không hiểu sao Trác Mộc Cường Ba lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lữ Cánh Nam, 
nên tương đối lưu ý đến cử chỉ của Ba Tang, nhưng tất cả đều không có gì khác thường, gã hoàn 
toàn không nhận ra bất cứ điều gì bất ổn. Đồng thời, trong tâm trí Trác Mộc Cường Ba cũng có 
một âm thanh không ngừng nhắc nhở rằng, Ba Tang chẳng qua chỉ không thích nói chuyện mà 
thôi, không nên vô duyên vô cớ đi nghi ngờ người ta như thế. 


Sau một phen tìm kiếm, bọn họ chọn được một tòa nhà hai mươi tầng nằm trên con phố buôn 
bán đông đúc gần Quảng trường Đỏ, xây dựng theo kiểu kiến trúc dạng trang sách truyền thống. 
Sở dĩ chọn nơi đây, vì nó thuộc khu buôn bán, các tầng và thang máy đều có người qua lại, lên 
nóc nhà cũng không bị ai để ú. Mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng năm trở lên là văn phòng, 
ngoài cửa số gắn từng dãy điều hòa san sát, nhìn từ dưới lên, phần chính giữa trang sách là một 
cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát khẩn cấp. 


Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang dễ dàng lên đến sân thượng. Bốn góc sân thượng có buộc bốn 
quả khí cầu rất lớn, bên trên tấm băng rôn quảng cáo. Hai người đi quanh sân một lượt, chỉ thấy 
các công trình xung quanh đa phần đều cao ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, không có chỗ 
nào cao hơn để có thể nhìn trộm xuống. Sân thượng này hình chữ nhật, chạu theo hướng từ 
Đông sang Tây, mặt phía Đông hướng về phía con phố lớn tấp nập, mặt phía Tây dựa lưng vào 
khu dân cư, còn hai mặt Nam Bắc là hai tòa nhà cao tầng cùng loại, cách nhau chừng hai chục 
mét, ở giữa toàn là các ki ốt một tảng để buôn bán, thang cấp cứu khi có hỏa hoạn đều ở giữa 
hai mặt Nam Bắc này. Trác Mộc Cường Ba đứng bên mặt phía Nam, quan sát tòa nhà cao tầng 
đằng xa, lấy làm hài lòng với địa điểm giao dịch này, tầm nhìn rộng, không khí trong lành. Gã 
cúi người, nhìn thấu bên ngoài các cửa số gắn đầu những cục điều hòa, bỗng chợt dâng lên cảm 


Trang 1.263/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giác xung động dữ dội, chỉ muốn nhảy xuống dưới. Gã biết, ít nhất cũng có năm cách không cần 
dùng cầu thang mà có thể nhanh chóng xuống dưới tầng trệt, nhưng tại sao lại có cảm giác xung 
động ấy thì Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Đúng lúc đó, gã chợt cảm thấy hình như 
mình bị người khác nhìn trộm, nhưng trên sân thượng này, ngoài gã và Ba Tang ra, đâu có 
người thứ ba nào nữa? Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh, liếc khóe mắt nhìn sang phía Ba 
Tang, chỉ thấy anh ta cũng đang ở bên mặt phía Đông cúi người quan sát, không hề có cử động 
gì lạ thường. Cảm giác bị nhìn trộm củagã lúc này cũng đã tan biến, đành thầm nhủ: "Lẽ nào là 
ảo giác? " 


Hai người quan sát hoàn cảnh xung quanh xong xuôi, bèn quyết định chọn nơi này làm địa điểm 
giao dịch, rồi hẹn với Aleksandrovich, sau đó, lại ra phố Kalinin, chọn mua vài món đồ dùng cần 
thiết. Ba Tang mua cho mình và Trác Mộc Cường Ba mỗi người một con dao găm mô phỏng 
theo dao của quân đội Nga, nói là để đề phòng bất trắc. Trác Mộc Cường Ba vốn định nhắc nhở 
Ba Tang, họ không thể mang thứ này về nước được, mua cũng vô dụng thôi, nhưng nhìn nét 
mặt của anh ta, gã đành nhận lấy cất đi. Gã có cảm giác, trong tâm trí người đàn ông này, đâu 
đâu cũng là chiến trường, bất cứ lúc nào cũng là thời chiến cả. 


Lúc ra khỏi phố Kalinin, cả hai đã khoác lên mình một chiếc măng tô da màu đen, có thắt lưng, 
may phỏng theo kiểu áo quân dụng, đường nét lạnh lùng cũng như ánh mắt coi khinh tử thần 
trên gương mặt họ khiến người đi đường đều không khỏi liếc mắt nhìn trộm. Trên đường về 
khách sạn, họ trông thấy một đám thanh niên đang đứng vây quanh một cây cột đèn. Một người 
đang dùng cả hai tay ôm chặt cột đèn, thân thể song song với mặt đất, phất phơ trong không 
trung như lá cờ, đám còn lại đều đứng vây xung quanh quan sát. Người đi đường ai nấu đều mặc 
áo quần dày sụ, nhưng đám thanh thiếu niên ấy lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng manh, đứa 
nào đứa nấy chỉ tắm mười bảy mười tám tuổi, xỏ lỗ tai lỗ mũi, đầu tóc nhuộm năm sáu màu sặc 
sỡ. "Đang làm cái gì vậy? Biểu diễn đường phố à? " Ba Tang không cảm được buột miệng hỏi. 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, có lẽ là một trào lưu thể thao mới gì đó, nghe nói bây giờ 
trong đám thanh niên đang thịnh nhất là môn chạy Parkour 1 của Pháp. Đây có lẽ là một kiểu 
huấn luyện sức lực và khả năng thăng bằng cơ thể thôi, khá giống một số hạng mục huấn luyện 
cơ sở của chúng ta vậy, không phải sao? " Trác Mộc Cường Ba vô ý liếc nhìn gã thanh niên 
đang treo ngang người lơ lửng trên không trung, chợt phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn 
mình chằm chằm, thấy gã nhìn qua, ánh mắt sáng lấp lóa đó liền nhìn ngay sang chỗ khác. 


Lại thấy một thanh niên khác đạp vào chiếc cửa sắt cuốn đã đóng chặt bên đường, chạy trên đó 
hai bước dài, kế đó lộn nhào một vòng, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mấy gã trẻ tuổi khác đứng 
cạnh cười vang cổ vũ. "Đúng là giống thật." Ba Tang nói, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đó một cái, 
thầm đoán chắc mình có thể liên tiếp đạp năm bước vượt qua tảng hai, thẳng lên đến tầng thứ 
ba. 


Trở về khách sạn, hai người bàn bạc, quyết định để để phòng có biến, sau khi lấu được tài liệu 
sẽ quét luôn vào máy tính, rồi gửi thư điện tử về cho giáo sư Phương Tân, còn bản sao giấy thì 
sẽ hủy luôn tại chỗ. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba gọi điện cho giáo sư Phương Tân, biết được 
Đường Mẫn và Nhạc Dương đã vẻ đến Lhasa, pháp sư Á La biết chuyện tấm gương đồng cũng 
đang trên đường tới Lhasa, nhưng vì chỗ của bọn họ không tiện tàu xe, nên sợ rằng sẽ tới chậm 
một chút. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân nói chuyện về sự thay đổi của nước Nga, 
rồi báo tin bình an, bày tỏ nỗi nhớ với Mẫn Mẫn một hồi, cuối cùng mới đi ngủ. Đến nửa đêm, 
gã vẫn trằn trọc, mơ thấu Ba Tang tay cảm một thanh đao, mặt mũi hung tợn chém thẳng về 


Trang 1.264/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phía mình. Trác Mộc Cường Ba giật bắn người sực tỉnh, ngồi bật dậy, liếc sang giường kia thì 
không thấy bóng Ba Tang đâu, lại thêm một phen kinh hãi nữal 


Trác Mộc Cường Ba tung mình xuống giường, chỉ thấy quần áo Ba Tang cũng đã biến đâu mất, 
đang đoán già đoán non thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng, không phải Ba 
Tang thì còn ai vào đây nữa. Trác Mộc Cường Ba mặc quần áo vào, cũng bước ra ngoài. Chỉ 
thấy Ba Tang đang ngắng đầu ngắm trăng, cái bóng lẻ loi như bị ánh trăng tạc thành một pho 
tượng, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tựa 
như cái bóng của Lang vương năm xưa bỗng hiển hiện trước mắt, kú ức của Trác Mộc Cường Ba 
lại một lần nữa bị đánh thức. 


Cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói mình đã từng thống lĩnh, cô độc 
bước ởi, cái bóng loạng choạng lê bước trên con đường núi gập ghềnh khúc khuửu, sườn núi dốc 
cao ngất, bốn chân lão Lang vương hơi run rấu, nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình, 
bước một bước lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi, bởi 
vì... nơi đó là nơi nó thuộc về, mỗi đời sói đầu đàn, đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy, đỉnh núi cao 
nhất, hiểm yếu nhất, gần với mặt trăng nhất ấy. 


Cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi cao ngất, đúng lúc trăng tròn vành vạnh. Nhìn vẳng 
nguyệt giữa bầu không tối tăm, Lang vương hú lên một tràng dài "hú hú hú...." Âm thanh lập tức 
vọng khắp cả núi non trùng điệp, càng trở nên thê lương bi thống vạn phần. Lão Lang vương 
dùng hết chút sức lực cuối cùng, bốn chân bám chặt vào vách đá cứng như sắt thép, thân hình 
sừng sững như một pho tượng, cả cái bóng oai hùng của con sói già được bao bọc trọn vẹn trong 
ánh trăng vằng vặc. Lão Lang vương đã trở thành một phần của ngọn núi, trở thành một phần 
của vầng trăng. Ngấng đầu tru trăng, than khóc lúc lâm chung, đây chính là tập tục đã truyền 
thừa ngàn vạn năm nay của họ nhà sói, mỗi con sói đều chọn phương thức cao ngạo, cô độc 
này để ra đi, đứng ở nơi mình đã hoành hành khắp chốn núi rừng, đứng ở nơi mình đã từng 
thống lĩnh bảy đàn chiến đấu, khi vâng trăng kia lặn xuống, chúng sẽ chảm chậm nằm rạp 
xuống đất, nghếch đầu về hướng của bầy đàn, chảm chậm nhắm nghiền đôi mắt lại. 


Ba Tang làm hồi ức của Trác Mộc Cường Ba bị đứt đoạn, giọng nói băng lạnh của anh ta nghe 
tựa như tuyết đọng nơi ngoại ô Moscow này vậy: "Sao vậy, cũng không ngủ được à? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Nửa đêm bị giật mình, tỉnh luôn." 
Ba Tang đột nhiên hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, thế nào mới gọi là hạnh phúc? " 


Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: "Anh thật biết chọn đúng người, với những gì tôi từng trải 
qua, tôi chỉ có thể cho anh biết cái gì gọi là hạnh phúc thôi... hạnh phúc ấy à..." Trác Mộc 
Cường Ba ngước nhìn vẳng trăng còn chưa tròn trên không, dưới ánh trăng vẫn có thể lờ mờ 
nhìn thấy hàng bạch dương phía xa xa, cảm thán thốt lên: "Có lẽ... buông bỏ tất cả những gì bất 
hạnh, chính là hạnh phúc. " 


"Ùm, buông bỏ tất cả những gì bất hạnh." Ba Tang nhếch mép cười, lại ngước đầu nhìn về phía 
vâng trăng sáng, tựa hồ như ở nơi đó, anh ta có thể cảm nhận thấy hạnh phúc. Trác Mộc Cường 
Ba chống hai tay lên lan can, cũng ngước nhìn trăng sáng một hồi thật lâu. Hai người đàn ông 
đứng sánh vai bên nhau, trằm mặc không nói một lời, chỉ nhìn trăng sáng, chỉ nhìn màn đêm. 


Hồi lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới đột nhiên hỏi: "Ngày mai có tuyết rơi không nhỉ? " 


Trang 1.265/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang lắc đầu: "Không, ngày mai sẽ có mặt trời. " 


Trác Mộc Cường Ba khẽ nhắm hờ mắt lại, tưởng tượng cảm giác ấm áp của mặt trời mùa đông, 
thầm nhủ: "Có lẽ, đâu cũng là một thứ hạnh phúc." 


Lại một lúc lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới lên tiếng hỏi tiếp: "Ba Tang..." 
LỀP, Hi 


"Anh... anh thực sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai anh nên mới đến giúp đỡ 
chứ? Có phải vì nguyên nhân nào khác nữa không? ” 


"Khác? Nguyên nhân gì? " 


"Chẳng hạn như, có người cho anh một món tiền lớn, để anh theo dõi chúng tôi, mang thông 
tin về chúng tôi gửi cho v." 


"Nếu tôi nói là có, anh sẽ xử trí ra sao? " Giọng Ba Tang tựa như cơn gió lạnh heo hút, anh ta 
ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt tựa như ánh mắt của loài sói. 


Trác Mộc Cường Ba trấn tĩnh nhìn thẳng vào Ba Tang, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như mắt sói 
ấu, bình tĩnh nói: "Tôi không biết." Gã ngắng đầu lên ngắm trăng, thở dài một tiếng: "Nói thực 
lòng, nếu thực sự xảy ra chuyện như thế, tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ phải xử trí ra sao nữa. Chỉ có 
điều vấn đề này đã ở trong lòng tôi từ lâu lắm rồi, tôi cần phải hỏi ra mới được. Tôi thực không 
hụ vọng, trong đội ngũ của chúng ta, lại xuất hiện một kẻ bán đứng đồng đội. Mọi người đều 
được vận mệnh tập hợp lại bên nhau, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau mới có thể 
sinh tồn được. Nếu người nào có tâm địa phản bội, ắt sẽ đưa tất cả những người còn lại đi vào 
bóng tối. Tôi cần phải tin tưởng một trăm phần trăm vào các thành viên trong đội của mình, 
đồng thời cũng hụ vọng mọi người tin tưởng tôi một trăm phần trăm, như vậy, đội của chúng ta 
mới có thể cùng nhau vượt qua gian khó, vượt mọi cản trở để đạt được mục đích của mình." 


Gã lại đưa mắt nhìn Ba Tang, nét mặt bình lặng như nước: "Kỳ thực, ngay từ khi giáo quan Lữ 
Cánh Nam hoài nghi trong chúng ta có người mật báo tin tức, tôi đã nghĩ ngay tới anh. Thân 
phận của anh tương đối đặc biệt, hơn nữa, khi chúng tôi tới tìm anh lần đầu tiên, anh cũng 
không chịu hợp tác. Bình thường anh lại trằm mặc ít nói, hay ở một mình một chỗ, người duy 
nhất nói chuyện được với anh, e rằng chỉ có mỗi đội trưởng Hồ Dương thôi. Tôi nghĩ, giáo quan 
chú trọng huấn luuện cho anh quan sát thiên tượng, mà không phải hạng mục nào khác là cũng 
có suy nghĩ của cô ấu. Thế nhưng, đội ngũ này lại không thể thiếu anh được, nghĩ lại lúc ở Đảo 
Huyền Không tự, nếu không có anh kịp thời tỉnh ngộ, sựsống chết của thầu giáo và Mẫn Mẫn 
cũng khó mà biết được thế nào. Chúng tôi cực kỳ cần đến sự giúp đỡ của anh, vì vậy, tôi mong 
anh có thể thành thực trả lời câu hỏi nàu của tôi, rốt cuộc anh có làm chuyện gì không phải với 
mọi người không vậy? ” 


Nghe những lời Trác Mộc Cường Ba nói, Ba Tang trước tiên lạnh lùng hờ hững, rồi sau đó là 
cười gằn lạnh lẽo, khóe miệng giật giật như thể đã chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi khi nghe tiếp, 
anh ta lại trầm ngâm, cắn chặt răng, tựa như đang vùng vẫy đấu tranh gì đó, cuối cùng, đôi mắt 
sáng rực hung quang của loài sói ấy dần dần tan chảy ra trước ánh mắt trong vắt như nước suối 
của Trác Mộc Cường Ba. 


Trang 1.266/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Tôi không làm! " Ba Tang đưa ra một câu trả lời như thế, kế đó lại nói: "Kò thực lần đó tôi..." 


Trác Mộc Cường Ba ngăn anh ta lại: "Như vậy là đủ rồi! " Gã đặt hai tay lên vai Ba Tang, kiên 
định mà mạnh mẽ khẳng định: "Tôi tin anh." 


Ba Tang nghi hoặc ngắng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của Trác Mộc Cường Ba có 
một vầng trăng sáng, anh ta kinh ngạc nhận ra, trong tâm tưởng mình bỗng dâng trào lên một 
tia sợ hãi. Ba Tang biết, khi Cường Ba thiếu gia đã nói ra ba chữ ấy, có nghĩa là, cho dù trước 
đây mình từng làm gì, hoặc gã đã nghĩ những gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sự tín 
nhiệm này, là sự tín nhiệm tuyệt đối có thể bao dung hết thảy, trước khi tìm thấy anh trai ruột 
của mình, sự tín nhiệm đó, chỉ tồn tại ở trong nhóm người ấy, anh ta gọi bọn họ là... chiến hữu. 
Tất cả vì cùng chung cảnh ngộ mà tụ hợp lại với nhau, chỉ có ở trên chiến trường, trong vô số 
lần chiến đấu sinh tử đào luyện, mới có thể kết mối gắn bó, cùng tình nghĩa có thể vì nhau mà 
quên ởi chính bản thân mình như thế. Trước giờ, Ba Tang vẫn luôn nhận định rằng, toàn bộ 
chiến hữu của mình đã mất mạng trong chiến đấu, nhưng giờ đây, một câu nói của Trác Mộc 
Cường Ba đã khiến anh ta lại một lần nữa cảm nhận được, mình đã tìm thấy một đội ngũ mới, 
một đám chiến hữu mới. Những người đó ở ngay bên cạnh anh ta, khi anh ta bị thương, sẽ có 
người bất chấp bản thân mà xông lên chặn lấy quả lựu đạn đang bay tới, khi anh ta mệt mỏi, sẽ 
có người canh giấc, giúp anh ta xua đuổi lũ dã thú, rắn rết độc trùng xung quanh, không cần 
phải lo lắng nguy hiểm bất thình lình ập xuống, không cần phải lo lắng mà say ngủ trong đêm 
đen. Thì ra, khi được người khác tin tưởng, cũng là một thứ hạnh phúc. 


Trác Mộc Cường Ba như trút được gánh nặng, ánh mắt ấy, và cả giọng nói ấy của gã, đã không 
còn một chút nghi vấn nào nữa: "Không cần giải thích gì hết cả, anh đã đưa ra câu trả lời, như 
vậy là đủ lắm rồi. Hà, biết được anh không phải là kẻ bí mật báo tin cho bọn chúng, tâm trạng 
tôi cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Ừm, còn một lúc lâu nữa trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm một lát 
nữa đi, ngày mai lấy được số tài liệu đó xong chúng ta sẽ về nước luôn." 


Nhìn bộ dạng thoải mái của Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang không khỏi mỉm cười: ”... con bò Yak 
trên núi." 


"Cái gì? " 


"Ý tôi là, anh cứ hỏi thẳng thừng như vậy, nếu tôi thật sự là kẻ bí mật bắn tin cho đối phương 
kia, làm sao lại thật thà trả lời anh chứ? Nói không chừng, còn vì câu nói đó, mà sinh lòng muốn 
giết anh nữa thì sao? " 


"Kha kha, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người rất thông minh, thậm chí có lúc còn làm việc 
rất kém cỏi nữa, nhưng tôi chính là tôi, tôi kiên trì, và, tin tưởng.” Trác Mộc Cường Ba đã đi vào 
đến cửa, quay đầu ra nói: "Anh cũng nên tin vào mọi người, bất kể là lúc nào, chúng ta cũng đều 
là một nhóm. Anh có biết Bộc Tồn Hân không? Anh ta từng nói rằng, tâm hồn mỗi con người 
đều như một cánh cửa sổ, anh mở nó ra, ánh dương mới chiếu vào trong được." 


Nhìn bóng lưng cao lớn của Trác Mộc Cường Ba, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của Ba 
Tang chảm chậm thả lỏng, nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lại, một giọng nói từ tận đáy lòng 
vắng lên, dân dản chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh ta "Tôi tin anh! Tôi tin anh! Tôi tin anh! ..." Ba 
Tang lầm bẩm nói: "Cường Ba thiếu gia..." 


Chiều hôm sau, hai người đến sân thượng tòa nhà cao tầng đợi Aleksandrovich. Ráng hồng vừa 


Trang 1.267/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dâng lên nơi cuối chân trời, Aleksandrovich đến đúng hẹn. Tay người Nga này cao một mét 
chín, mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc bàng bạc, tuy nói là mắt diều mũi cú vọ, nhưng gương mặt 
lại như mặt đàn bà con gái được chăm chút cần thận, trắng hồng trơn mướt, còn tướng mạo rất 
giống với tiên nhân bạch phát đồng nhan trong thần thoại Trung Quốc. 


Aleksandrovich kẹp dưới nách một xấp báo, tay xách cặp tài liệu, vừa lên sân thượng đã nhìn 
chằm chằm vào cái ba lô trong tay Ba Tang, y biết rõ, bên trong toàn là tiền mặt. Trác Mộc 
Cường Ba nói: "Ông Aleksandrovich thật đúng giờ." Ba Tang liền dịch lại cho bên kia. 


Aleksandrovich đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đoán định không có mai phục, khi ấy mới 
nhìn kỹ hai đối tượng giao dịch mặc áo da đen, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu không nhìn tướng 
mạo hai người, tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cơ đấy." Nhưng Ba Tang không tỏ vẻ gì, 
cũng không cười hùa theo, thái độ lạnh lùng ấy khiến Aleksandrovich không khỏi giật thót mình, 
thảm nhủ chắc không đến nỗi là mafia thật đấu chứ. 


Ba Tang mở túi ra, bên trong xếp ngay ngắn từng cọc từng cọc tiền mặt, nói: "Tiền ở đây, đồ 
đâu? " 


Aleksandrovich giơ cặp tài liệu lên. Đúng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng giật 
mình cảnh giác. Có người ở sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga: "Không được cử động! " 
Aleksandrovich biến sắc, hai tay chầm chậm giơ lên cao. Kẻ kia lại lặp lại: "Không được cử 
động, tao bảo mày không được cử động cơ mài ” Aleksandrovich nhìn hai người bọn Trác Mộc 
Cường Ba, kêu lên: "Các người bán đứng tôi hải ” 


Ba Tang nói: "Chó chết, chúng tôi vừa mới đến đây một ngày, rõ ràng là ông bị người ta để ý từ 
trước rồi! Đúng là cái thằng ngul " 


Trác Mộc Cường Ba thầm suy tính, trên sân thượng này vốn không có người nào, lúc tới đâu 
bọn gã đã kiểm tra kỹ một lượt rồi, rõ ràng người nàu vừa leo tường lên đây. Không ổn, hắn 
đang vòng qua chỗ bọn gã, hình như muốn cướp món đồ trong tay Aleksandrovich. Chuyện là 
thế nào vậu? Ừm, tên tóc đỏ này, hôm qua gã đã thấy trên phố! Hắn ở trong đám thanh niên 
chơi môn Parkour đói 


Ba Tang thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. Hắn cầm trong tau một 
khẩu súng lục lớn, đang chảm chậm tiến lại gần chỗ Aleksandrovich, luôn miệng bảo 
Aleksandrovich không được nhúc nhích, còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa. Ba Tang 
thầm suy tính, nhìn hành động của tên này thì chắc là tay mới, có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uụ 
hiếp người ta? Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp? Nhìn còn lớn hơn cả súng Desert Eagle 
một cỡ nữa, chắc là phải nặng lắm, nhưng trông hắn... 


"Súng đó là đồ giả! Súng đồ chơi! " Ba Tang dùng tiếng Nga nhắc nhở Aleksandrovich, nhưng 
tay này đã bị thanh niên tóc đỏ kia áp sát, giơ tay giật lấy cặp tài liệu, rồi xoay người bỏ chạy, 
đồng thời ném khẩu súng đồ chơi ấy về phía Trác Mộc Cường Ba. Hắn không chạy xuống cầu 
thang, mà xông thắng ra rìa sân thượng. Ba Tang thầm giật mình kinh ngạc: "Khốn kiếp, chẳng 
lẽ hắn muốn nhảy thẳng xuống? Đây là nhà cao hai mươi tầng cơ mài " 


Nhưng Trác Mộc Cường Ba thì đã có chuẩn bị tâm lý, gã cũng hơi hiểu biết một chút về môn 
chạy Parkour này. Nó bắt nguồn từ một phong trào thể thao ở Pháp giai đoạn những năm 80, 
không dựa vào bất cứ công cụ gì, chỉ sử dụng năng lực thân thể để vượt qua các loại chướng ngại 


Trang 1.268/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vật khác nhau. Về sau nó đã phát triển thành một môn thể thao mạo hiểm rất được thanh thiếu 
niên ưa thích, hết sức giống với mấu môn khinh công dạng phi thiểm tấu bích của Trung Quốc. 
Người luyện môn này thông thường đều có thể chạu nhanh giữa các khu nhà, hành lang trong 
thành phố như trên đất bằng. Gã lớn tiếng hét lên: "Đuổi theo, hắn là dân chơi Parkour, sở 
trường lớn nhất chính là leo tường và nhảy qua các nhà cao tầng đấy." 


Chú Thích 


aTTrrnnnnnaaaẵaanm 


1.Đôi khi viết tắt là PK, hoặc Ïart du déplacement (nghệ thuật di chuyển), môn thể thao vận động với mục đích chỉ 
dùng sức người, di chuuển từ nơi này sang nơi khác một cách hiệu quả và nhanh nhất. Điều nàu có nghĩa là, vận 
động viên có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh xung quanh để vượt qua các chướng ngại vật và đến đích. 


Trang 1.269/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 141 - Cuộc Rượt Đuối Trong Thằnh Phố 


Gã thanh niên tóc đỏ cướp xong cặp đựng tài liệu, trông như thể muốn dồn sức nhảy ra ngoài 
sân thượng, kỳ thực lại hết sức khéo léo xoay ngoắt người, một tay bám vào lan can, tay kia đưa 
cặp tài liệu lên miệng ngậm, ngắm chuẩn phương hướng, buông tay ra, rồi trượt xuống tầng 
dưới. Lúc đó, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang mới bắt đầu cất bước. 


Hai người chạy tới sát lan can thì tên cướp đã xuống được năm tầng lầu, hai tay hắn bám vào 
mép ngoài cửa sổ, hai chân tựa sát vào tường, thân thể đung đưa hai ba lượt như khỉ chuyền 
cành, tay buông ra, kế đó lại chụp lấu, cả người đã rơi xuống mép cửa số tầng dưới nữa. Ba 
Tang nói: "Nhanh thật! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Mùa đông các cửa số đều đóng chặt, hắn không thể nào chui cửa sổ 
vào bên trong được, đuổi kịp không? " 


Ba Tang cười gằn: "Hừ, hừ..." đoạn bỏ ba lô xuống, một tay chống lên lan can, cả người đã lao 
ra bên ngoài, lại nghe "bình" một tiếng, chỉ thấy anh ta đã rơi xuống cục điều hòa treo bên 
ngoài một cách chuẩn xác, kế đó lại hướng sang bên trái, nhắm về phía cục điều hòa tảng dưới 
nhảy xuống. 


Trác Mộc Cường Ba quan sát, thấy tuy Ba Tang nhanh hơn gã thanh niên nọ, nhưng so ra thì 
cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, như vậy ắt sẽ để tên tóc đỏ ấy chạy mất, gã ngẩng đầu 
lên, liền trông thấy quả khí cầu có treo băng rôn quảng cáo bên cạnh, lập tức không nghĩ ngợi 
gì, giật tấm băng rôn ấy quấn vào cổ tau, rút dao ra cắt đứt dây buộc, nhảy thẳngxuống. 


Ba người trước sau nhảy từ trên sân thượng xuống, Aleksandrovich mới giật mình sực tỉnh khỏi 
cơn khiếp hồn bạt vía, thở hổn hển như trâu. Đột nhiên hai mắt y sáng bừng lên, ô, bọn họ bỏ 
tiền lại đây rồi. Y nhặt đống tiên rơi rải rác lên, lút ca lút cút đi xuống cầu thang. 


Trác Mộc Cường Ba lợi dụng quả khí cầu làm giảm trọng lượng của mình, hai chân guồng chạy 
trên mặt tường dốc đứng, chẳng mấy chốc đã vượt qua Ba Tang đang nhảy qua nhảy lại trên các 
cục điều hòa nhiệt độ, vùn vụt xông thẳng xuống. 


Gã thanh niên tóc đỏ xuống đến tầng trệt, đang chạy băng băng trên nóc dãy ki ốt một tầng, 
mới quồng chân chưa được mười mét, Trác Mộc Cường Ba đã xuống tới mặt đường, lập tức 
nghiêng vai lăn một vòng, kế đó buông quả khí cầu quấn nơi cổ tay ra, dốc toàn lực truy kích. 
Nghe thấy tiếng chạm đất, gã thanh niên tóc đỏ không ngờ có người lại nhanh như vậy, bất giác 
kinh ngạc ngoảnh đầu lại, nhưng khi hắn nhìn thấy hai chân Trác Mộc Cường Ba, liền lập tức 
cười gần lạnh lẽo, giàu dal Vì ở Moscow rất lạnh, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều đi giàu da 
cao cổ có lót lông bên trong, dùng để đá người ta thì rất mạnh, nhưng chạy bộ thì thực không dễ 
chút nào. 


Trên nóc dãy ki ốt bằng phẳng, Trác Mộc Cường Ba thân thể cao lớn, chẳng mấy đã kéo gần 
được khoảng cách với gã thanh niên tóc đỏ, nhưng đúng vào lúc sắp bắt được hắn, đối phương 


lại đã hất văng cặp tài liệu sang phía Đông, còn mình thì xoay người chạy sang hướng Bắc. Ơ 
phía kia sớm đã có một thanh niên nhuộm tóc xanh đứng đợi tiếp ứng, dùng một cái túi bằng vải 


Trang 1.270/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


buồm hứng lấy cặp tài liệu, đeo lên lưng rồi chạy theo hướng khác. Trác Mộc Cường Ba đành bỏ 
mặc cho gã tóc đỏ chạy mất, xoay người chuyển hướng đuổi theo tên nhuộm tóc xanh. 


Gã thanh niên tóc xanh kia còn gầu nhẳng hơn gã tóc đỏ, nhìn thoáng qua thì thấy quần áo 
cũng mỏng manh hơn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã chạy vút qua 
khu ki ốt chỉ có một tảng lầu đối diện là một tòa nhà cao hai mươi tầng khác, ở giữa vắt ngang 
một con ngõ nhỏ cho người đi bộ, rộng chừng năm mét. Gã thanh niên tóc xanh không dừng 
lại, chạy đến mép dãy ki ốt liền tung người nhảy vút lên, vượt qua con ngõ rộng năm mét, rơi 
xuống dãy bồn hoa tẳng một của tòa nhà cao tầng đối diện, rồi tiếp tục chạy dọc theo hành 
lang. Trác Mộc Cường Ba vẫn bám chặt không rời, tung người nhảy vút qua con ngõ, Ba Tang 
theo sát phía sau. 


Phía trước hành lang ngoài rìa ấu có một bức tường cao ba mét chia làm hai khu vực, gã thanh 
niên nhuộm tóc xanh đạp lên tường hai bước, kế đó vươn tay trái ra ấn lên bờ tường, tay phải 
cũng đồng thời vung lên bám vào, thân thể vừa trầm xuống, hai tay đã vận lực ấn mạnh, hai 
chân đồng thời đạp xuống, cả người liền bắn vọt sang phía bên kia tường, không hề dừng lại 
một khoảnh khắc nào. Trác Mộc Cường Ba cũng đến trước bức tường, kế đó đạp chân chạy trên 
mặt tường hai bước, rồi bỗng "soạt" một tiếng, cả người trượt xuống, thân thể mất thăng bằng, 
đầu đập vào tường đánh "bếp" một cái, lúc này gã mới nhận ra, mình đang đi giày da, không 
bám được vào mặt tường. Ba Tang cũng đã chạy tới, không hề dừng lại, chạy lướt qua Trác Mộc 
Cường Ba, chỉ buông lại một câu "cẩn thận đấy, " rồi chạy ra rìa ngoài hành lang, giơ tay về phía 
bức tường, vận sức ấu mạnh, thân thể liền như con quay lướt dọc mặt tường xoay một vòng, 
chớp mắt cái đã sang phía bên kia. 


Trác Mộc Cường Ba xoa xoa chỗ sưng trên trán, làu bàu mắng một tiếng: "Ngu thật, " rồi theo 
Ba Tang trượt ra phía rìa ngoài bức tường để sang phía bên kia. 


Xung quanh tầng một của tòa nhà nàu đều có một hành lang rìa rộng chừng một mét, đặt đèn 
chiếu sáng, biển quảng cáo, các vật trang trí. Gã thanh niên kia chạy lên chạy xuống giữa đủ các 
chướng ngại vật ấy, thân thể lướt đi vun vút như cá bơi trong nước. Trác Mộc Cường Ba và Ba 
Tang đuổi theo muốn hụt cả hơi, chạy, nhảy, vọt lên cao, dịch người trong khoảnh khắc, phải 
vận dụng mọi biến hóa của thân thể, mới tránh được các chướng ngại vật mà không làm ảnh 
hưởng đến tốc độ đôi chân. 


Đoạn hành lang phía trước bỗng xuất hiện khoảng trống lớn, bên trên là một hộp quảng cáo rất 
lớn, tựa như ban đầu để treo tấm biển quảng cáo này lên, người ta đã phải đập bỏ một khoảng 
hành lang, chỉ để lại một chút rìa ngoài rộng chưa đầu mười xăng ti mét. Khoảng trống này phải 
dài tới bảu tám mét, chạy nước rút nhảy vọt qua e khó mà qua nổi. Ba Tang đang chạy phía sau 
lưng gã thanh niên, không khỏi có cảm giác muốn xem hắn sẽ băng qua thế nào. Chỉ thấy gã 
thanh niên đó xông tới chỗ hổng, đà lao vẫn tiếp tục, có điều trọng tâm bỗng nhiên hạ thấp, cả 
người bò sát nên hành lang, dùng cả tay lẫn chân, thoạt trông cứ như con tỉnh tỉnh đang chạy 
vậu. Kế đó, hắn vươn tay trái chân phải lên trước, rồi chuyển qua tay phải chân trái, cứ thế chạu 
trên mép rìa hành lang rộng chưa đầy mười xăng ti mét, linh hoạt không khác gì một con mèo. 


Miêu bội Ba Tang thoáng ngẩn người, kế đó cũng quỏng chân chạy trên mép rìa rộng chưa đầu 
mười xăng ti mét ấy, nhưng anh ta không chạy theo kiểu miêu bộ giống gã thanh niên, mới 
được bảy tám bước, tới được giữa chỗ hụt, thân thể đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống, cũng 
may hai tay đã bám được vào mép, đành treo người lơ lửng như vậy rồi tiếp tục bò qua, tốc độ 


Trang 1.271/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không khỏi chậm đi đáng kể. 


Trác Mộc Cường Ba đuổi sát đằng sau, lúc gã thanh niên tóc xanh khom người chạy theo kiểu 
mèo, gã đã suụ nghĩ xem mình làm sao để vượt qua khoảng trống ấy. Đôi giàu da gã đang đi 
không có sức đàn hồi, chạy đà nhảy qua là không thể, còn chạy qua trên mép kiểu kia thì gã 
không thành thạo bằng đối phương. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt gã đã hướng về phía tấm 
quảng cáo treo trên đỉnh đầu. Bên dưới tấm quảng cáo ấy là một giá đỡ bằng thép, nhảy từ mép 
bên này chắc có thể tới được chỗ đó. Trác Mộc Cường Ba vừa guồng chân chạy vừa thầm tính 
toán, cuối cùng, khi gã cũng chạy đến chỗ mép gãy đó, liền tung mình nhảy vút lên cao, hai tau 
vươn ra tóm lấu giá sắt đỡ bên dưới tấm biển quảng cáo, đà lao vẻphía trước không hề chậm lại. 
Lúc ấy, phần eo hông và hai tau gã cùng lúc phát lực, đấu thân người về phía trước như đang đu 
xà đơn, đồng thời buông tay ra, cả người liền vượt lên cao một khoảng, đồng thời lao về phía 
trước, lộn vòng bảy trăm hai mươi độ, nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách bảy mét. Trác Mộc 
Cường Ba vừa chạy vừa nói với Ba Tang vẫn đang đu người ở rìa hành lang: "Ba Tang, cố lên 
nào, chúng ta không thể để một thằng nhóc qua mặt như thế được." 


Gã thanh niên nhuộm tóc xanh cũng không thể ngờ hai người phía sau lại đuổi rát đến vậy, vừa 
bỏ rơi được một người, người khác lại đuổi theo sát sạt, không khỏi phát hoảng, thảm nhủ 
không hiểu hai gã áo đen này là loại người gì. Người cho bọn hắn tiền có nói đối phương cũng là 
cao thủ chạy Pakour thế này đâu chứ. 


Lại vượt qua một con ngõ rộng chừng năm mét, phía trước đã không còn chướng ngại vật gì 
nữa, mà chạy trên đường cái thì ưu thế tuyệt đối thuộc về bọn Trác Mộc Cường Ba, tuy nhiên gã 
thanh niên tóc xanh không hề hoảng loạn, vung chiếc cặp lên ném vèo đi. Bên tòa nhà đối diện 
liển có người mở toang cửa số, đón lấu chiếc cặp, đoạn xoay người chạy lên lầu. Gã tóc xanh 
kêu lên: "Kalin, còn cậu thôi đấy! " Tới đây, hắn đã nghiêng người nhảy xuống mặt đường, co 
giò chạu thắng một mạch. Hắn biết, thể lực của mình đã tiêu hao gần hết trong mười phút truy 
đuổi rượt bắt vừa rồi, giờ chỉ còn dựa cả vào Kalin nữa thôi, cậu ta cũng là người giỏi nhất trong 
cả bọn. 


"Chó chết! " Ba Tang chửi đổng một câu, con phố rộng quá, không thể nào nhảy vọt qua được. 
Anh ta đang suụ tính thì đã thấu Trác Mộc Cường Ba chạy phía trước chẳng nghĩ ngợi gì, dồn 
sức nhảy vọt lên, bám lấy thanh ngang của cột đèn đường, đu quanh một vòng, rồi cả người 
cuộn tròn lộn nhào liên tiếp sáu bảy vòng trên không trung, vượt qua khoảng cách sáu bảy mét, 
đột nhiên duỗi thẳng ra, chụp lấy thanh ngang của cột đèn đường phía đối diện, lại đu quanh 
một vòng nữa, phá cửa số lao vút vào trong nhà. Hai mắt Ba Tang lập tức sáng rỡ, cũng làm 
theo y như vậy mà sang phía bên kia. 


Gã thanh niên tóc xanh đang kinh hoảng ngoảnh đầu lại xem mình có bị đuổi theo hay không, 
liền trông thấy Trác Mộc Cường Ba đu người lộn nhào trên không trung, vượt qua con phố rộng 
mà mình không thể vượt qua nổi, thầm giật mình chấn động, tự nhủ không hiểu đó là kỹ thuật 
kiểu gì? Kế đó, Ba Tang cũng lộn nhào băng qua. Gã tóc xanh thấy vậu, trong lòng thậm chí còn 
dâng lên cảm giác sùng bái: "Trời đất, lẽ nào hai ông chú này chính là người sáng tạo ra môn 
chạy Pakour hay sao? " Hắn ta nào có biết, kỹ thuật lộn người qua khoảng không, tóm lấy vật 
đỡ, rồi lại tiếp tục lộn nhào như thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ hơi bất cần một chút là sẽ rơi xuống 
ngay, không luyện tập cả ngàn lần vạn lần thì tuyệt đối không thể vận dụng thành thục thoải mái 
như Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang được. Kỹ xảo này, chính là thứ Lữ Cánh Nam bắt họ học 
của các vận động viên môn thể dục dụng cụ. 


Trang 1.272/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Gã thanh niên bắt được chiếc cặp tài liệu vẫn chạy một mạch lên cầu thang, giữ khoảng cách 
một tầng rưỡi với Trác Mộc Cường Ba. Hắn đã tính toán, mười tầng đầu tiên thì mình có ưu thế, 
có lẽ sẽ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, mười tầng tiếp theo, tốc độ hai bên giữ ở trạng thái 
cân bằng, còn mười tầng sau cùng, có lẽ mình sẽ bị hai người kia đuổi kịp, nhưng lúc ấy chỉ cần 
lên được sân thượng thì trời đất đã là của hắn, chẳng còn phải sợ gì nữa. 


Không ngờ, chỉ mới leo được năm tầng, khoảng cách giữa hắn và Trác Mộc Cường Ba chỉ còn 
có một tảng lầu. Chưa đến tầng thứ mười lăm, hắn đã thấy Trác Mộc Cường Ba ở phía sau, 
chiếc áo da đen phần phật, đôi mắt khiến người ta run rẩy tận tâm hồn. Chẳng những thế, phía 
sau còn có tiếng bước chân của một người khác đang giẫm thình thịch trên các bậc thang. Gã 
thanh niên đeo cặp ấy không khỏi hoảng hồn, thầm nhủ: "Thể lực hai ông chú này sao mà tốt 
thế không biết? Trong cái cặp này rốt cuộc là thứ gì vậu nhỉ? Sớm biết thế thì đã không nhận lời 
tay kia rồi, mỗi chút tiền còm mà mệt đứt cả hơi." 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã nhìn thấy gã thanh niên đeo cặp ở phía trước, một tên tóc nhuộm 
màu xanh lam. Gã nhớ lại, đó chính là tên đã giữ thăng bằng trên cột đèn ở đầu phố hôm qua, 
rồi cả cảm giác bị người ta nhìn trộm lúc gã ở trên sân thượng hôm trước... Lẽ nào bọn gã đã bị 
người ta theo dõi? 


Lại lên thêm hai tầng nữa, gã thanh niên tên Kalin thấu tình thế không ổn, liền không chạy lên 
cầu thang nữa mà rẽ vào hành lang. Chỗ này đã là khu dân cư, hắn ngắm chuẩn ô cửa số thông 
gió phía trên cửa ra vào của một nhà dân, đột nhiên đạp chân vào bức tường bên trái hành lang, 
mượn lực bật lên bức tường bên phải, rồi lại đạp chân vào tường bên trái, bắn sang phía tường 
bên phải, cứ liên tiếp như vậy ba lần, cộng với đà lao về phía trước, hai chân hắn đã thuận thế 
nhét qua cửa số thông gió ấu, tựa như rắn về hang, thoắt cái chui tọt cả người vào trong. Toàn 
bộ các động tác hết sức liền mạch, cả Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngấm ngầm tán 
thưởng. 


Ô cửa thông gió đấy rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba không thể chui vào, nhưng gã cũng có cách 
riêng của mình, cánh cửa ghép bằng mấy tấm gỗ ván ấy đã cũ rích cũ mèm, sắp lìa ra đến nơi. 
Gã cứ nhằm thẳng vào cánh cửa xông thẳng tới, chỉ nghe "âm" một tiếng, trên cửa liền để lại 
một lỗ hổng hơi giống hình người, Trác Mộc Cường Ba đã ở bên trong. 


Trong nhà không có người, Trác Mộc Cường Ba thò đầu vào trong quan sát, chỉ thấu gã thanh 
niên tên là Kalin đã chui ra ngoài cửa số, đang leo lên chỗ cao hơn. Trác Mộc Cường Ba cũng 
lao ra theo hắn. 


Ngoài tầng thứ hai mươi hai, Kalin bám vào chấn song cửa sổ, tiếp tục leo lên trên, trong đầu 
thảm nhủ: "Giờ thì không đuổi được tôi nữa rồi hai ông chú ạ, tôi là cao thủ leo trèo được mệnh 
danh là "chuyên gia leo vách đá" đấy nhé." Nhưng khi hắn ngoảnh đầu xuống nhìn, liền giật bắn 
mình kinh hãi, suýt chút nữa thì rơi. Hai "ông chú” kia vẫn giữ khoảng cách bám theo phía sau, 
tốc độ leo bám thậm chí còn nhanh hơn cả mình, đặc biệt là ông chú thân hình cao lớn khôi vĩ, 
hầu như không cần suy nghĩ gì đã có thể tìm thấu đường leo bám trên bức tường gần như không 
có chỗ bám tay ấy, những chỗ hắn không thể vượt qua nổi, ông chú đó cũng vươn tay ra một 
cái, đã chộp được một chỗ gồ ra nhỏ xíu, kế đó đu người một cái, nhẹ nhàng băng qua như khỉ 
VƯỢn Vậu. 


Lúc nàu những người đi đường bên dưới cũng đã bắt đầu chú ú đến ba kẻ đang leo bám phía bên 


Trang 1.273/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngoài tòa nhà cao tầng, chỉ thấy hai cái bóng đen một cái bóng trắng tựa như ba con nhện dịch 
chuyển cực nhanh trên mặt ngoài trơn nhẫn như gương của tòa nhà. Vô khối người đã kêu rú 
lên kinh ngạc, còn có người móc điện thoại di động ra báo cảnh sát, nhưng đa phần đều dừng 
chân ngước lên nhìn. "Mẹ ơi, mẹ ơi." Một chú bé tâm sáu bảy tuổi chỉ lên tòa nhà, nói với mẹ 
nó: "Nhìn kìa mẹ, Người Nhện đấy, mẹ ơi! " 


Mẹ thằng bé vội gắt con trai: "Không, chẳng có Người Nhện Người Nhiếc gì cả, đó là lũ trẻ con 
hư đến không nghe lời. Con cấm không được học theo đấy nhé. Không học hành đến nơi đến 
chốn sau này mới như thế, chẳng ai thích những đứa trẻ hư thế đâu." 


Kalin rõ ràng rất quen thuộc với "tuyến đường” bên ngoài tòa nhà này. Mấy lần Trác Mộc Cường 
Ba đã đuổi sát lắm rồi, nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt tránh được, thoắt lên thoắt xuống nhảy 
nhót trên mép bờ tường dựng đứng, chẳng mấy chốc đã leo lên được sân thượng. Trác Mộc 
Cường Ba cũng nhảy lên theo. Kalin guồng chân tăng tốc chạy như điên trên sân thượng, gia 
tốc trong khoảnh khắc không ngờ còn nhanh hơn cả Trác Mộc Cường Ba, kế đó bắt đầu nhảy từ 
sân thượng tòa nhà này sang sân thượng tòa nhà khác. Ba cái bóng nhanh như ba ánh chớp, 
thoắt ấn thoát hiện. Các kiến trúc cao thấp nhấp nhô trong thành phố giờ đã thành sân chơi 
đuổi bắt của ba người. Từ sân thượng tòa nhà này nhảy sang sânthượng tòa nhà khác, rồi lại từ 
sân thượng tòa nhà khác nhảy qua cửa sổ, leo cầu thang chạy lên, hoặc bám tường leo lên, từ 
nóc nhà nhảy xuống hàng hiên, sau đó lại từ hành lang hoặc cửa số leo lên trên nóc nhà, bất cứ 
chướng ngại vật nào cũng không thể ngăn cản được bước chạy của cả ba. Những địa hình hiểm 
uếu mà người thường nghĩ rằng không thể vượt qua, trong mắt họ lại chẳng khác gì trên đất 
bằng. Xà nhà, ống khói, giá sắt, cầu thang treo, hành lang... tất cả đều trở thành công cụ của 
họ, thành những điểm đặt chân hoàn hảo, để họ hết lần này đến lần khác nhảy những cú vượt 
quá cực hạn của con người. Gã thanh niên tên Kalin kia đúng là linh hoạt và nhảy nhót tốt hơn 
hai gã đầu tiên nhiều, đã mấy lần Trác Mộc Cường Ba tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chộp 
được hắn, vậy mà lần nào hắn cũng né tránh được trong gang tấc. Trác Mộc Cường Ba càng lúc 
càng thêm bực bội. 


Chỉ thoát cái, ba người đã tới trước một khối nhà lớn hình chữ "U”, tòa nhà chính cao chừng bảu 
mươi tầng, hai bên gắn với hai tòa nhà phụ tựa như hai cánh tay vươn ra, cánh bên phải cao 
chừng bốn mươi tầng, cánh bên trái cao khoảng ba mươi tầng, giữa hai cánh tay cách nhau 
khoảng ba chục mét có lẻ. Kalin và hai người bọn Trác Mộc Cường Ba nhảy từ một tòa nhà cao 
gần sáu mươi tầng ở bên phải sang sân thượng của "cánh tay" bên trái, nhưng hắn dường như 
không hề có ý định dừng lại, trông bộ dạng vẫn như thể đang chuẩn bị tiếp tục nhảy nữa. Lúc ở 
trên không Trác Mộc Cường Ba đã nhìn thấu độ cao chênh lệch và khoảng cách giữa hai tòa 
nhà, trong lòng không khỏi lấy làm nghi hoặc. Chẳng lẽ gã thanh niên này định nhảy qua luôn 
sao? Chỉ chênh nhau chừng mười mét chiều cao mà phải vượt qua khoảng không rộng tới ba 
mươi mét, dù là pháp sư Á La e rằng cũng khó mà nhảy qua được. 


Gã thanh niên tên Kalin ấu lao vút ra như cá nhảy, thân thể vọt ra ngoài khoảng không, chỉ ba 
ra xa được chừng mười mét đã bắt đầu rơi xuống thấp hơn độ cao của tòa nhà đối diện. Đúng 
lúc đó, chỉ thấy hắn rút ở thắt lưng ra một cuộn dây nvlon, dùng sức quăng mạnh, tung ra một 
cái móc câu nhỏ. Móc câu mang theo sợi dâu nylon vẽ một đường cong trên không trung, móc 
một cách chuẩn xác vào mép tòa nhà phía trước. Kalin đu mình trên không một cái, kế đó bay 
vút qua. Còn Trác Mộc Cường Ba lại chỉ đành phanh kít lại ở rìa sân thượng tòa nhà bên khía, 
thần người nhìn toàn bộ cảnh tượng đó. Ba Tang cũng đã đuổi tới nơi, tức tối giậm chân nói: 


Trang 1.274/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Khốn kiếp, không ngờ thằng nhóc còn chiêu này, nếu chúng ta vẫn còn dâu móc thì..." 


Gã thanh niên kia hết sức thành thục lão luyện, nhanh chóng đeo bám leo lên nóc tòa nhà bên 
kia, hướng về phía Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cười toét miệng, nói mấy câu tiếng Nga mà 
Trác Mộc Cường Ba nghe chẳng hiểu gì. Kỹ thuật quăng dây móc vật trên không trung này 
chính là tuyệt kỹ thành danh của alin. Chiêu này là hắn học theo Người Nhện Alan Robert mà 
luyện thành. Hai tòa nhà phụ hai bên cách biệt hẳn với tòa nhà chính, vì vậy, giờ Trác Mộc 
Cường Ba và Ba Tang muốn đuổi theo, ắt phải nghĩ cách xuống đất trước, sau đó lại phải leo 
thêm ba chục tầng lầu nữa ởi lên, tốc độ dù có nhanh đến mấy cũng phải mất hai mươi phút 
đồng hồ mới xong. Mà trong hai mươi phút đó, Kalin đã chạy mất tămmất tích từ lâu rồi. Nhìn 
gã thanh niên tóc xanh lam bên tòa nhà đối diện đang lè lưỡi làm mặt quỷ trêu mình, Ba Tang 
tức sôi cả lên. Trác Mộc Cường Ba ngược lại tỏ ra khá bình tĩnh, không có giày đế cong trợ lực 
đàn hồi, cũng không có dâu móc, muốn nhảy thẳng qua khoảng cách xa như thế này là điều bất 
khả; chạy xuống theo đường cầu thang tuyệt đối là cách tệ nhất trong những cách có thể; hai 
tòa nhà phụ ngăn cách với tòa nhà chính bằng tường thủy tinh, có thể đập vỡ mà xông qua, 
nhưng làm vậy sẽ phải chạy qua hành lang, còn phải xuống mười tầng nhà nữa. Chỉ cần gã 
thanh niên kia hút khỏi tầm mắt hai người, giữa thành phố mênh mông này muốn tìm lại hắn thì 
thật chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chính giữa tòa nhà chính có hai tấm pano cỡ lớn buông 
từ nóc nhà xuống, cách hai tòa nhà ở hai bên chừng sáu bảy mét gì đó, ngoài ra chính giữa tòa 
nhà chính còn gắn một tấm huy hiệu bằng đồng rất lớn, hình như là logo của công tụ thì phải. 
Cái logo đồng khổng lồ ấy được treo ở khoảng tảng ba lăm, tuy nói là hình tròn, nhưng chỗ đặt 
chân được cũng phải đến gần hai mét. Vấn đề duy nhất còn lại là, đôi giàu gã đang đi vốn không 
thể chạy dọc trên bờ tường được! Hết cách này tới cách khác hiện ra trong óc Trác Mộc Cường 
Ba, nhưng rồi tất cả đều bị gã gạt đi. Tuy chỉ trong một tích tắc ngắn ngủithôi, nhưng ít nhất gã 
cũng đã nghĩ đến năm sáu phương án khác nhau, khốn nỗi không phương án nào có thể thực 
hiện được. Trác Mộc Cường Ba bực bội đạp mạnh chân, đá vỡ cả ô cửa kính ngăn giữa tòa nhà 
chính với khu nhà phụ bêntrái. 


Vừa khéo trùng hợp, khi ô cửa kính ấy vỡ tung ra, Trác Mộc Cường Ba mới kinh ngạc phát hiện 
bên trong đó xếp ngay ngắn cả một chồng hộp giấy. Mặc dù không nhận ra được chữ trên hộp, 
nhưng hình vẽ bên ngoài đã thể hiện rõ thứ ở bên trong, thêm nữa lúc đó Ba Tang cũng vừa lên 
tiếng: "Giàu bóng rổ chuyên nghiệp! Của Adidas..." Không ngờ ở đây lại có cả một kho để giàu. 
Trác Mộc Cường Ba tiện tay giật bung một hộp ra, vừa khéo đúng cỡ của gã. Lúc này Kalin đã 
vẫu tau chào tạm biệt, xoay người chảm chậm bỏ đi, dù sao thì hắn chạy nãy giờ cũng đã mệt lử 
ra rồi. 


"Đợi đấy! " Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng thay đôi giàu bóng rổ chuyên nghiệp có độ đàn 
hồi rất tốt kia vào, hai chân giẫm giẫm xuống đất nhảy hai ba lượt. Ba Tang cũng thay một đôi 
giàu khác, miệng hỏi: "Có nhảy qua được không? ” 


"Không nhảy qua được." Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn tòa nhà chính vắt ngang giữa hai tòa nhà 
phụ, rồi lại đưa mắt nhìn gã thanh niên nhuộm tóc xanh lam đang vừa quay người đi vài bước 
vừa ngoảnh lại nhìn, tự tin nói: "Nhưng tôi chạy qua đó được.” 


Lùi lại chừng hai chục mét, chạy lấy đà rồi gia tốc trong chớp mắt, sau đó men theo bờ tường 
bốc dần người lên cao, chạy tà tà trên mặt tường, "bịch bịch bịch bịch”" chỉ trong chớp mắt gã đã 
chạy ngang trên tường được bảy mét. Lúc này người Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rơi dần xuống, 
nhưng tay gã đã kịp vươn dài ra, chộp lấy tấm pano cỡ lớn treo lơ lửng từ trên nóc nhà xuống, 


Trang 1.275/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chân vẫn không ngừng guồng quay, tiếp tục chạy trên mặt tường dựng đứng, thoắt cái đã thêm 
được hơn chục mét nữa. Gã ngắm đúng vào vị trí của chiếc logo khổng lồ, rồi buông tay ra thả 
người rơi xuống đó, đồng thời vẫn không ngừng chạy, chỉ coi đó là điểm đặt chân, rồi lại tiếp tục 
nhún chân bật lên lần nữa, đoạn đạp chân lên tường chạy tiếp. Lúc người trầm xuống, gã lại 
chụp lấy tấm pano khổng lỏ bên phải, mượn lực đó mà tăng dần độ cao trong khi đạp chân lên 
tường chạu, lao thẳng lên nóc tòa nhà đối diện... 


Một loạt động tác liên hoàn đó khiến Ba Tang cứ trố mắt đờ người ra nhìn. Mặc dù đó là những 
động tác cơ bản anh ta đều đã biết hết, nhưng chạy liền một mạch qua như vậy, trong địa hình 
và hoàn cảnh như thế... Ba Tang hơi do dự trong khoảnh khắc, đành thở dài chạy vào tòa nhà 
chính theo lối lỗ hổng Trác Mộc Cường Ba phá ra. 


Lúc Kalin ngoảnh đầu lại lần nữa, hắn thần người ra... Hai ông chú đang giẫm chân tức tối vì 
không có cách gì đối phó ở tòa nhà đối diện đã biến mất, còn ở mép rìa sân thượng tòa nhà hắn 
đang đứng, một "ông chú" đang thò đầu lên như bóng ma. Làm cách nào ông ta vượt qua được 
khoảng cách đó vậy? Kalin không sao tưởng tượng nổi, cũng không thể lú giải nổi, một cảm giác 
lành lạnh phát xuất ở sâu thẳm nội tâm, từ gót chân chạy lan đi khắp cơ thể. Hắn không kịp 
nghĩ ngợi cho kỹ càng hơn, lập tức xoay người tiếp tục chạu. Hai người lại tiếp tục một cuộc đuổi 
bắt trong thành phố đây những cao ốc san sát, chỉ có điều lần nàu hoàn cảnh đã tuyệt đối thau 
đổi. 


Trang 1.276/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 12 - Cam Bấy 


Chạy bộ một thời gian dài, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, lại nhảu 
qua một tòa nhà cao tầng khác, cả người đang ở giữa không trung, gã chợt giật thót mình, thân 
thể cũng chỉ mới hơi nóng lên. Nhưng mà, rõ ràng là gã đã chạy được cả một quãng dài như vậu 
kia mà. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Tang đã cởi áo da, chẳng rõ quăng đi đâu mất rồi, bộ 
dạng hình như đã thấm mệt. Còn gã, tại sao không thấy mình thở dốc, cảm giác ấy, tựa như cá 
tự do thở trong nước, chim chao liệng theo gió trên bầu không, chạy như thế rồi mà lẽ nào vẫn 
chưa đến cực hạn của thể lực gãchứ? 


Trác Mộc Cường Ba khống chế thân thể xoay chuuển trên không trung một vòng - thân thể gã 
làm động tác đó một cách hết sức tự nhiên, chỉ hơi nóng thôi sao, chẳng lẽ nào, gã vẫn chưa 
dùng hết sức hay sao? Gã liếc nhìn cái đầu nhuộm xanh lam phía trước, tựa như ấy là ngọn lửa 
thiêu thân, không ngừng bập bùng, bập bùng. Muốn đuổi kịp hắn, còn phải nhanh hơn nữa, 
nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa... 


Lồng ngực phập phồng với biên độ lớn của Trác Mộc Cường Ba không ngờ đã làm bật tung 
hàng cúc của chiếc áo da đen. Áo da hứng gió xòe rộng ra như áo choàng, nhìn gã chẳng khác 
nào một con hắc ưng đang sải cánh. Đó không phải là chạy nữa, mà là gã bắt đầu bay lượn, bau 
lượn giữa thành phố đông đúc, băng qua các nhà cao tầng, bên trong cơ thể trào dâng lên một 
cảm giác sướng khoái lạ thường xưa nay chưa từng có, chính là thứ cảm giác này, đâu mới là 
cảm giác tự do thực thụ! Năm tòa nhà cao tầng liền nhau xếp thành hình bậc thang, chiều cao 
chênh nhau từ khoảng bảy mét đến mười lăm mét. Kalin nhảy trên cao xuống, nghiêng vai lộn 
một vòng rồi lại guồng chân chạy, sau đó nhảy xuống "bậc thang" tiếp theo, gặp chỗ cao hơn 
mười mét, hắn phải dùng dây thừng móc trượt xuống một nửa rồi mới nhảy. Trác Mộc Cường 
Ba thì không, gã xòe rộng chiếc áo da đen ra như cánh dơi, nâng cả người trượt về phía trước, 
dù là độ cao trên mười mét gã cũng nhảy thẳng xuống, nghiêng người lăn tròn dưới đất, đứng 
bật dậu lại tiếp tục truy đuổi. 


Giữa hai tòa nhà có một khe hở rộng chừng hai mét, Kalin hít sâu một hơi, nằm ngang người ra, 
tau chân cùng choãi thẳng thành hình chữ "nhất" gác lên giữa khe hở ấu, cánh tay và gót chân 
cùng lúc cẩn thận nhích dân xuống dưới. Trác Mộc Cường Ba cao lớn hơn đối phương nhiều, hai 
cánh tau gã dang ra, hai chân đạp mạnh, đứng thẳng người giữa khe hở, thành hình một chữ 
"đại", tay chân hơi lơi ra một chút, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế lực độ, cứ 
thế trượt xuống. 


Đến một chỗ sân trời giữa các tảng lầu, Kalin phi thân lao thắng xuống, đến giữa chừng lại 
quăng dây móc lên bám ngược vào chỗ sân trời ấu, mượn lực dâu kéo mà trượt thẳng xuống gần 
hai chục mét. Trác Mộc Cường Ba đuổi tới mép sân trời, nhân lúc Kalin còn chưa kịp thu dây lại, 
ngắm chuẩn độ cao của đối phương, liền vung dao cắt lìa cái móc ở đầu sợi dây đi, thảm nhủ: 
"Không còn cái móc nàu, để xem ngươi còn trò gì nữa." 


Kalin vừa chạm đất, ngấng đầu nhìn lên thấy Trác Mộc Cường Ba, cũng tự nhủ: "Không có dâu 
móc nữa, để xem ông chú nhảy thế nào, chẳng lẽ cao hai ba chục mét thế nàu cũng định nhảy 
thẳng xuống luôn hay sao? " 


Trang 1.277/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba liếc mắt qua hai bên một lượt, rồi chạy về phía tòa nhà bên trái, 
đảo người nhảy ra phía mặt bên ngoài, sao vẫn không rơi xuống thế nhỉ? Kalin tự hỏi và ngước 
mắt lên nhìn kỹ lại, liền thấu tau phải Trác Mộc Cường Ba đã vươn thẳng ra, bám chặt lấy một 
tấm quảng cáo lớn bên ngoài, xé ra một vệt dài, rồi cứ thế thả mình xuống như kéo dây ròng 
rọc, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Cách mặt đất chừng khoảng mười lăm mét, tấm quảng 
cáo đã bị xé tới đoạn cuối cùng, thân thể Trác Mộc Cường Ba liền đu đưa một cái, kéo cả tấm 
vải quảng cáo chạu nhanh sang bên trái, thân thể trên không trung sững lại, tay đã buông lơi, 
vừa khéo lại chụp lấy một tấm quảng cáo khác. Trong mắt Kalin, cái bóng màu đen ấy đã tựa 
như loài yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát đến chỗ mình. 


Trác Mộc Cường Ba chạy như bay trên tường, sải chân được hơn chục bước, hết một tấm quảng 
cáo, tau buông ra, lại vươn lên, giật lấy tấm quảng cáo khác, đu qua khoảng cách giữa các tầng, 
tiếp tục sải chân chạy dọc tường, tau buông ra, lại vươn lên, cổ tay quấn một vòng, nghe "soạt” 
một tiếng đã trượt xuống mười mét. 


Đáng sợ quá, chạy nhanh theo phương ngang trên mặt tường thẳng đứng, đây mà là chạy 
Pakour ư, phải nói là đang bau mới đúng! Hai chân Kalin đã bắt đầu mềm nhữn ra, cố nhiên là 
do thân thể bị thoát lực gây nên, nhưng cảnh tượng xảy ra trước mắt, cũng khiến gã bị chấn 
động không hề nhỏ chút nào. 


Chạy, Kalin vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi 
chân. Lúc này, hắn chỉ muốn bỏ chạy, thậm chí còn quên cả mình đang làm gì, quên mất tại sao 
những người kia lại đang đuổi theo mình, trong đầu chỉ không ngừng tự chất vấn, không ngừng 
suy nghĩ: "Mình là quán quân cuộc thi chạy Pakour toàn châu Âu cơ mà, tại sao, tại sao lại 
không thể cắt đuôi được hai người đó, tại sao chứ? " 


Nhà cửa bắt đầu thấp dân, khoảng cách kéo dãn ra, Kalin đạp hai bức tường hai bên trái phải, 
tót lên một sân trời cao chừng năm mét, phóng mắt nhìn ra xa, không khỏi mừng thầm trong 
bụng: "Đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây..." 


Lúc ấu, Trác Mộc Cường Ba đã ở sau lưng hắn rồi, nhưng gã không dừng lại mà tung người nhảy 
vọt qua đỉnh đầu Kalin, chắn ngay trước mặt. Kalin vội xoay người nhìn lại, nhưng Ba Tang cũng 
đã từ một căn nhà khác nhảy sang, bít kín lốithoát. 


Hai người một trước một sau kẹp Kalin vào giữa, mà cũng chỉ có hai phía ấy là có nóc nhà để 
nhảy xuống được, hai bên trái phải đều là mặt phố rộng rãi. Chiều cao của tòa nhà cao tầng cô 
lập này chênh lệch những ba bốn chục mét so với các kiến trúc ở hai bên trái phải, mà kết cấu 
nhà kiểu có sân trời bên ngoài mặt tường nàu hắn cũng không quen thuộc lắm. Hắn đã bị dồn 
vào đường chết. 


Ba Tang thở hồng hộc, không khí băng lạnh của Moscow ngấm vào tận phổi. Kalin phải chống 
hai tau vào đầu gối mới đứng vững nổi. Duy chỉ có Trác Mộc Cường Ba là vẫn ngạo nghễ đứng 
thẳng. Tuy tim gã cũng bị loạn nhịp mất một lúc, nhưng cách thức hô hấp kỳ lạ kia đã khiến 
nhịp tim gã trở lại bình thường nhanh chóng ngay sau khi dừng chạy, không cần hít thở sâu mà 
cũng không cảm thấy tức thở. Ba Tang nghi hoặc nhìn Trác Mộc Cường Ba. Không thể nào 
hiểu nổi, chạu như vậu mà không hề thở dốc, trong những người anh ta từng gặp, e rằng chỉ có 
pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam mới làm được mà thôi. Rốt cuộc bên trong cơ thể Cường Ba 
thiếu gia đã có biến đổi gì? Lẽ nào, trong khi ăn mòn sinh mệnh, cổ trùng cũng đồng thời mang 


Trang 1.278/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến cho anh ta thể năng xưa na chưa từng có hay sao? 


"Chạy đi, sao không chạy nữa? " Biết rõ là đối phương không hiểu, Trác Mộc Cường Ba vẫn lớn 
tiếng gầm lên như sấm động, nhướng mày lạnh lùng tiến đến. 


Tuy nghe không hiểu gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi, Kalin sợ hãi cởi chiếc túi sau lưng ném 
cho Trác Mộc Cường Ba, đồng thời ôm đầu kêu lên: "Không liên quan tới tôi, tôi không biết gì 
cả, có người trả tiền thuê chúng tôi làm thôi, không liên quan gì đến tôi cả! " Trước khí thế như 
hung thần ác sát của Trác Mộc Cường Ba, hắn đã không còn dám phản kháng nữa. Ba Tang 
cũng vội vàng dịch lại cho gã nghe. 


Trác Mộc Cường Ba dường như không hề có ý định buông tha cho alin, một tay gã bắt lấy cái 
túi đeo lên vai, chân vẫn sải những bước rộng tiến sát lại gần đối phương, chộp lấy gã thanh 
niên đáng thương đang run như cầu sấy, đưa lên quá đầu, rồi bước ra ngoài rìa khoảng sân trời, 
lớn tiếng hỏi: "Kẻ nào sai mày làm? Kẻ nào hả? " 


Ba Tang dịch câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba sang tiếng Nga, trong lòng đồng thời cũng lấy 
làm kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của anh ta, nhưng còn, 
Cường Ba thiếu gia, đâu vẫn là Cường Ba thiếu gia đấy chứ? Thời gian họ không gặp nhau đâu 
có dài, vậu mà Cường Ba thiếu gia trước mắt anh ta tựa hồ đã đột nhiên biến thành một con 
người khác, thể lực dồi dào, thân thủ mẫn tiệp, tính tình nóng nảy dễ nổi giận hơn trước rất 
nhiều. 


Kalin kinh sợ kêu lên: "Tôi không biết, có người, có người cho chúng tôi khoản tiền, rồi bảo 
chúng tôi theo hai chú, nói là có một món đồ, chỉ cần cướp về là được, còn đâu tôi không biết gì 
nữa cả, không biết bên trong cái cặp ấy là thứ gì nữa, thật sự là tôi không biết mà.” 


Ba Tang dịch lại sang tiếng Trung. Trác Mộc Cường Ba vẫn không tin, gằn giọng hỏi: "Người đó 
tên gì? Hắn hẹn với chúng mày như thế nào? Gặp mặt ở đâu? Chúng mày có bao nhiêu người? 
Đang ở đâu? ” Gã nhấc Kalin lên lắc mạnh như múa gậy, đến cả Ba Tang cũng không nhịn được 
mà lên tiếng khuyên giải: "Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gial Hắn sắp ngất xỉu mất rồi, 
mau dừng tay lại! Hắn có phải kẻ thù của chúng ta đâu! " 


Trác Mộc Cường Ba nghe vậy thì giật bắn người kinh hãi, vội đặt gã thanh niên đã trợn mắt 
trắng dã ấy xuống, trong lòng cũng lấy làm bất an, thầm nhủ: "Mình làm sao vậy nhỉ? Cơn giận 
vừa nãu, không ngờ lại khiến mình không thể kiểm chế nổi." Gã sửng sốt nhìn đôi bàn tay mình, 
cảm nhận được một cách rõ ràng, phương pháp hô hấp đặc biệt ấu không chỉ bổ sung thể lực 
cho mình, mà là một sự bổ sung về tinh lực, toàn thân gã đều tràn đầu tinh lực, nhưng đồng thời 
có một cảm giác thèm khát được phát tiết dấu lên mãnh liệt trong tâm thức gã. Từ sau lần ấu đả 
trong quán rượu đó, gã tựa như con sói nếm được mùi máu tanh, lúc nào cũng muốn phát tiết 
cho trút hết bao bất mãn trong lòng ra, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? 


Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn xung quanh. Xa xa có dãy núi nhấp nhô, màu trắng phủ 
kín khắp mặt đất, thì ra bọn họ đã chạy một mạch từ trung tâm Moscow ra đến tận ngoại ô, bao 
nhiêu nhà cao lầu thấp chằng chịt hỗn tạp như vậy, có đúng là bọn gã đã vừa chạy vừa nhảy một 
mạch từ xa như thế ra đến tận đâu hay không? Nhưng mà, tại sao, tại sao vẫn cảm thấu không 
đủ, tinh lực vẫn dồi dào hừng hực, vẫn muốn trút hết ra như vậu nhỉ? 


Ba Tang đón lấy chiếc túi, mở ra kiểm tra, đoạn nói: "Đi thôi, lấy được thứ cần lấu rồi, xem ra 


Trang 1.279/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta đã bị người ta để ú rồi, tốt nhất nên về nước cho nhanh mới được." 


Lời còn chưa dứt, đã nghe "vù" một tiếng sướt qua tai. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều hết 
sức quen thuộc với âm thanh này, chính là tiếng đầu đạn xé gió. Hai người vội cúi đầu, nhìn ra 
phía trước. Chỉ thấu phát súng đó đã bắn chết gã thanh niên tên Kalin đang nằm đờ ra không 
thể cử động kia. Trác Mộc Cường Ba nói: "Mau rời khỏi chỗ này mau, xuống dưới, xuống dưới! " 


Hai người rời khỏi khoảng sân trời, nhảy xuống mặt đường. Ngoại ô Moscow vắng lặng như 
những vùng nông thôn bình thường khác. Rừng bạch dương xa xa phác nên một đường cong 
màu đen mờ mịt, không thể thấy rõ kẻ địch mai phục ở chỗ nào, cũng không thể biết đạn sẽ 
bắn từ hướng nào ra, hai người chỉ còn cách cố gắng tìm vật chắn mà lén lút tiến lên. Lúc nàu 
họ mới nhận ra, trên đường phố khu ngoại ô này không hề có lấy một bóng người đi lại, cả 
không gian toát lên một vẻ trống trải đến kỳ dị. Ba Tang nói: "Xem ra, bọn chúng đã có chuẩn 
bị từ trước, cố ý muốn dụ chúng ta tới đâu. Lạ thật, sao chúng có thể chuẩn bị chu đáo thế được 
nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi Trung Quốc, không, ngay từ trước khi 
rời khỏi Trung Quốc, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu buông, vẫn 
tin rằng tôi đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Chúng ta sơ ú rồi, đáng chết thật! " 


Ba Tang ấn tay lên cán dao găm quân dụng, nói: "Giờ làm sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Cẩn thận rời khỏi đâu, nếu đến được khu vực nội thành thì chúng 
không dám làm bừa nữa đâu. Theo lý mà nói, chắc chúng không dám tùy tiện giết chết chúng ta 
đâu. Có lẽ là sẽ dùng vũ lực để ép chúng ta nhập bọn đó." 


"Dùng vũ lực? " Trên gương mặt Ba Tang nở ra một nụ cười lạnh lẽo: "Vậy thì tốt." 


Những kẻ ngăn cản nhanh chóng xuất hiện trên phố. Đó là mười mấy tên đô con dữ tướng 
người Nga, tên nào tên nấy đều cao hơn mét chín, khoác trên người quần áo mùa đông dày sụ 
trông lại càng khôi vĩ vạm vỡ, thoạt nhìn cứ như mười mấy ngọn núi nhỏ. Trong đám đô con lực 
lưỡng ấu, có một cái bóng trông hết sức bé nhỏ, chẳng phải ai khác, mà chính là tên béo người 
Trung Quốc đã năm lần bảy lượt đến tìm Trác Mộc Cường Ba. Đứng giữa đám đô vật, trông ụ 
hệt như một chú lùn béo quay như quả bóng, gương mặt mũm mĩm cười tươi như hoa nở. Chỉ 
nghe v cất tiếng nói: "Không ngờ lại gặp nhau rồi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Ông gạt tôi 
khổ quá, tôi còn tưởng ông bỏ cuộc thật rồi cơ đấy, những câu chuyện ông kể đó, e rằng cũng 
chẳng có chuyện gì là thật phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi cũng không ngờ, một người đưa tin lại có quyền lực lớn như vậy, 
theo đến tận đâu, thật là mệt cho ông quá rồi." 


Tên béo vẫn chưa bỏ cuộc, lại cất lời khuyên giải: "Tôi không hiểu nổi, tại sao ông không nghĩ 
đến chuyện hợp tác với chúng tôi chứ? Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? Hợp tác với chúng tôi đi, 
đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp đó.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu chúng tôi nói không, ông sẽ không để chúng tôi rời khỏi đây 
đúng không? 

Tên béo lắc đầu nói: "Nếu là như vậy, thì thật đáng tiếc quá." Dứt lời liền vẫy tay làm hiệu, cả 
đám đô vật sau lưng liền khom người xuống tấn, tư thế như thể không thể lau chuyển được vậu. 


Trang 1.280/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, ngoài mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng 
lên một thứ khát vọng quái lạ. Gã luôn phải dồn nén bản thân, cảnh cáo bản thân, không được 
khát máu, không được chủ trương bạo lực, không được... Nhưng Ba Tang bên cạnh thì đã không 
kìm nén nổi nữa, xông thẳng lên trước, quát lớn: "Đánh thì đánh đi, còn lằng nhằng gì nữal " 


Cú đấm đầu tiên của anh ta nhằm vào tên béo hãy còn chưa kịp lùi lại kia, tương thẳng vào mặt 
hắn. Tên béo đáng thương, há miệng phun ra hai cái răng to tướng, mũi bẹp gí lệch sang một 
bên, không thể toe toét miệng cười làm bộ dạng hòa nhã dễ gần kia được nữa. Kế đó, Ba Tang 
lại đạp một chân lên đầu gối một gã đô vật vừa xuống tấn, lộn người trên không tung ra một cú 
đá móc, gót giàu táng mạnh vào cằm tên đô vật. Có điều ưu thế về thể hình của tên đô vật quá 
rõ rệt, cú đá cực mạnh ấy cũng không thể làm hắn ngã ra được, ngược lại còn tống ra một nắm 
đấm sắt, hất văng Ba Tang bay ngược trở lại. Ba Tang rơi xuống đất, lăn tròn một vòng rồi lại 
đứng bật lên, cũng không khỏi đưa tay xoa xoa chỗ mạng sườn bị đấm trúng. Cú đấm ấy cũng 
thật mạnh, nếu không có lớp quần áo mùa đông dày sụ bên ngoài, chỉ sợ xương sườn đã bị đấm 
gãy mất rồi. Nhưng chỉ thoắt cái anh ta đã lại xông lên, đối mặt với tên đô vật cao hơn mình cả 
hai cái đầu mà chẳng hề sợ hãi một chút nào. 


Máu nóng sôi lên sùng sục bên trong Trác Mộc Cường Ba. Bàn tay gã đã không tự chủ được mà 
nắm chặt lại thành quả đấm. Gã đã cố ép mình phải buông lỏng tay ra, nhưng rồi lại nhanh 
chóng nắm chặt lại, bàn tay hơi run run vì kích động. Như thế này vẫn dễ chịu hơn. Đám đô vật 
trông thấy tay Trác Mộc Cường Ba run lên, tưởng gã đang sợ hãi, liền có hai tên xông tới, một 
trái một phải làm thành thế gọng kìm, điệu bộ có vẻ rất khinh miệt. Trác Mộc Cường Ba lúc ấu 
đang suy nghĩ: "Phát súng trên sân trời vừa nãy, chắc là phải bắn từ khoảng ngoài xa năm trăm 
mét, ở đây chắc cũng không chỉ có mấy tên này, xem ra đối phương đã bố trí thiên la địa võng 
cả rồi. Thật là, có cần phải làm to chuyện ra thế này khôngchứ? " 


Nắm đấm to bằng cái bình bát bên trái đã bay tới, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên khom lưng về 
phía trước, đầu cúi xuống, tránh khỏi nắm đấm ấy, kế đó chân trái quét ra một đường. Tên đô 
vật bên phải đứng chưa vững, ngã bổ ngửa ra. Tên bên trái vẫn xem thường Trác Mộc Cường 
Ba, chỉ nghĩ là đồng bọn bị trượt chân. Không ngờ, ngay sau đó cả người Trác Mộc Cường Ba 
đã xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, sức mạnh toàn thân dồn cả vào nắm đấm bàn tau 
phải, mạnh mẽ lút cả vào cơ thịt tên đô vật ngã ngửa mà chưa chạm đất. Thân thể cao một mét 
chín, nặng gần hai trăm ki lô gam ấy lại bị một cú đấm của gã đánh cho nảy tung lên. Nương 
theo đà, tay trái Trác Mộc Cường Ba nâng bổng cả tên đô vật thể trọng nặng hơn mình gấp bội 
ấy lên. Nhìn gã lúc này, thật chẳng khác nào một người bình thường, tướng mạo không có điểm 
gì đặc sắc mà lại nâng bổng được cả một con bò mộng vậu. Đừng nói là cả đám đô vật đều trố 
mắt ra, thậm chí cả Ba Tang cũng ngây ra trong khoảnh khắc. Anh ta chỉ biết Cường Ba thiếu 
gia rất khỏe, có lẽ là người có sức mạnh nhất trong đội, nhưng cũng không thể ngờ, gã lại mạnh 
đến mức ấu. 


Trác Mộc Cường Ba giơ gã đô vật ấy lên quay một vòng, đấy bật một tên khác xông lên tăng 
viện, kế đó liền vung tay ném mạnh, viên đạn thịt khổng lô lập tức khiến bốn năm tên đô vật 
ngã nhào. Tên béo mới tỉnh táo lại sau cơn đau răng thấu lên tận óc, vừa hay lại trông thấy cảnh 
tượng ấy, cả người liền lạnh toát, thầm nhủ, xem ra mình vẫn đánh giá thấp thực lực của đối 
phương, không biết có nên quân tử phòng thân, tạm thời rút lui trước hay không đây? 


Trác Mộc Cường Ba sừng sững như trái núi, chẳng buồn đưa mắt nhìn đám đô vật ngã dúi dụi, 


Trang 1.281/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ liếc xuống cổ tay mình một cái, chính là cảm giác này đây, thân thể gã đang phát ra tín hiệu, 
nó cần được phát tiết, cần được xả hết ra. Đã nhiều năm nay, gã không dồn hết toàn lực đấm ra 
một cú như thế rồi. Cú đấm vừa nãy, cảm giác cũng không tệ chút nào. Thân hình Trác Mộc 
Cường Ba chợt nhích động, áp sát tên đô vật bên trái, hơi nghiêng người đi tránh khỏi cú đấm 
thẳng, eo gập xuống, lại tránh một cú đấm móc. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã ở ngay trước 
mặt tên đô vật cao hơn gã một cái đầu kia, một tau chụp lấu thắt lưng, một tau tóm cổ áo, "hầu", 
lại một tên đô vật khác bị nhấc bổng lên không, kế đó, lại là một viên đạn pháo thịt người to 
tướng ném vút ra. 


Cả lũ đô vật đều vô cùng kinh hãi, không ngờ gã đàn ông người Trung Quốc này có sức bật đáng 
sợ đến vậy. Hai tên đầu tiên vừa có phản ứng, lao thẳng người tới định tông vào Trác Mộc 
Cường Ba. Hai ngọn núi di động, hai con voi rừng đang chạy sầm sập như điên cuồng, bước 
chạy sải rộng, làm cả mặt đất cũng chấn động rung lên khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba không lùi 
bước, mà ngược lại còn tiến lên, lao thẳng về phía hai con thú khổng lô ấu. 


Ba Tang vừa lộn một vòng dưới đất, tránh khỏi cú đấm của một tên đô vật khác, ngoảnh mặt 
nhìn sang thấy Trác Mộc Cường Ba đang lao vào hai tên đô vật thể hình lớn hơn gã gấp bội, 
bèn thảm nhủ: "Rốt cuộc Cường Ba thiếu gia muốn làm gì vậy? Kiểu va đập trực tiếp thế này 
anh ta chẳng có chút ưu thế hình thể gì cả, huống hồ chúng còn lấy hai chọimột." 


Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn, chỉ thấu Trác Mộc Cường Ba đột nhiên quù thụp xuống trượt 
đi trên mặt đất, xuyên qua khoảng trống giữa hai tên đô vật, đồng thời hai cánh tay vươn sang 
hai bên, chặn cứng hai đôi chân voi, vừa dồn sức vào tay, hai tên đô vật liền tức thì ngã bổ 
chứng theo thế "chó ăn phân". Trác Mộc Cường Ba đứng lên, xách ngược hai cẳng chân lên, tau 
trái hất, tai phải vung, cả hai con thú khổng lồ liền lập tức lăn lông lốc, đến ở đâu thì quay về 
đấy. 


Trác Mộc Cường Ba ngạo nghễ đứng trong làn gió đêm, chỉ ra một ngón tay lướt trên mặt cả 
đám đô vật, rồi lớn tiếng nói bằng tiếng Anh: "Tên tiếp theol " 


Âm thanh vang vang trong gió, đám đô vật chẳng còn tên nào dám tự nguyện xông lên trước 
nữa. Trác Mộc Cường Ba hơi cúi đầu, hai mắt sáng rực lên, sắc bén như hai lưỡi đao lướt qua, 
nhìn xoáy vào cả bọn: "Nếu không ai qua đây, vậy thì..." Thân hình gã đột nhiên tăng tốc, bắn 
vọt về phía đám đô vật. 


Một cánh tay sắt như cốt thép chìa ra khỏi tảng bê tông. Trác Mộc Cường Ba nghiêng người né 
tránh thế công của đối phương, giẫm chân nhảy vọt lên, bàn chân phải đạp vào đầu gối một tên 
đô vật, xoay người tung chân trái đá ngay một cước vào cánh tay vươn ra của hẳn, liền sau đó 
gót chân phải gã lại giật mạnh về sau, trúng mặt một tên khác. Rồi gã lùi về một bước, giẫm lên 
vai tên đô vật, lộn một vòng trên không, thuận tay giật mạnh, bám vào cổ một tên xông tới cứu 
viện đồng bọn, lợi dụng thế rơi của mình khiến hắn ngã bổ ngửa chống bốn vó lên trời, kế đó 
vung tau chặt xuống cổ họng tên đô vật một cái, khiến hắn ta phải đưa hai tau lên ôm cổ một 
hồi lâu cũng thở không ra hơi. Trác Mộc Cường Ba chạm đất, tay phải chống xuống ấn mạnh, 
tránh khỏi một cước đạp tới, đồng thời dùng một cánh tay chống đỡ cả người, trồng cây chuối, 
hai chân liên tiếp đá vào cùng một vị trí bên phải gáy của một tên đô vật bảy phát liền, tuụ 
không đá cho đối phương ngã lăn ra được, nhưng cũng khiến hắn xâu xẩm mặt mày, đầu váng 
mắt hoa. 


Trang 1.282/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kế đó gã đảo người đứng thẳng dậy, tức thì bồi thêm một đấm cực mạnh, khiến tên khổng lồ ấu 
loạng choạng lùi lại mấy bước liền. Chưa hết, Trác Mộc Cường Ba lại phi thân lên tương cho 
hắn một cước nữa, khiến cả tấm thân kểnh càng ấu rơi thẳng vào trong hốc, đồng thời cũng giải 
vây luôn cho Ba Tang. Thân thể gã lúc này phản ứng nhanh hơn bất cứ lúc nào khác, sức mạnh, 
cũng lớn hơn bất cứ lúc nào trước đây. Trác Mộc Cường Ba tung hoành đảo lượn giữa một đám 
khổng lỗ cao gần hai mét, xuất kỳ bất ú, công kỳ vô bị, thoát ẩn thoắt hiện như bóng ma. Bọn 
đô vật kia, tên nào tên nấy đều chưa bao giờ gặp phải lối đánh quái dị như vậy, thoắt bên này, 
thoắt cái đã ở bên kia, vừa mới trông thấy đối phương, thân thể đã dính đòn của gã, nắm đấm 
của mình vừa vung lên, kẻ địch đã biến mất tăm mất tích; mà nắm đấm của gã người Trung 
Quốc ấy cũng hết sức quái dị, lúc thì cứng như bê tông cốt thép, trúng phải một đòn mà chẳng 
khác nào bị xe tông; có lúc nằm đấm ấy lại mềm nhũn vô lực, hoặc về sau mới phát lực, khi bọn 
hắn định phản kích thì kẻ địch đã mượn sức nắm đấm ấy bật ngược ra xa, rốt cuộc là tên nào 
tên nấy đều khỏe như trâu mộng mà cứ liên tiếp đánh vào khoảngkhông. 


Chân trái Trác Mộc Cường Ba đá trúng mạng sườn một tên đô vật, mượn lực bắn lên, chân phải 
lại giẫm vào ngực một tên khác. Trước khi nắm đấm của đối phương kịp vung tới, gã đã lại nhún 
mình nhảy bật ra, thân thể lao vút về phía trước, hai tau nắm chặt, đập mạnh xuống đầu một tên 
đang hùng hục xông đến, rồi lại nương đà đó lộn nhào trên không, tránh khỏi đòn đánh lén phía 
sau, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn tay gã lơi ra, rồi lại nắm chặt lần nữa, vẫn chưa đủ, hai 
chân gã giẫm mạnh xuống đất một cái, cả người liền xông thẳng tới như mũi tên rời dâu cung. 
Đảo người đá quét, xông lên xuống tấn đánh trực diện, xoay ngược người đá tạt, xoay tròn thúc 
cùi chỏ, nhào phía trước, lộn phía sau, xoay người ba trăm sáu mươi độ, bảy trăm hai mươi độ, 
một trăm tám mươi độ, vẫn chưa đủi Hai bàn tay Trác Mộc Cường Ba lúc nắm lúc xòe, xoau 
ngang xoay dọc, tả xung hữu đột, có những động tác bình thường thậm chí gã còn chẳng nghĩ 
đến bao giờ, vậy mà trong chiến đấu lại sử dụng hết sức thuần thục mà sảng khoái. Đối với gã, 
đâu gần như đã là một thân thể mới, một cảm giác xưa nay chưa từng có trào dâng lên khắp tâm 
thức. Những kỹ thuật leo vách đá, trèo tường, đeo trọng vật nhảy nhót, cảm nã thủ, đấu cận 
chiến, và cả mấy môn gã quen thuộc từ lâu như Thái Cực, Suất Túc, kéo co... tất cả đều dung 
hợp làm một, trở thành một phương pháp đánh ngã kẻ địch cực kỳ hiệu quả do gã tự sáng tạo 
ra. 


Trang 1.283/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 13 - Tử Đấu 


Trác Mộc Cường Ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng Quốc xã ấy. Tuy không hiểu 
những địa danh chú thích trên đó nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng 
gặp ở đâu. Hồi lâu, gã mơiá ngânì ngừ nói: "Hình như đã thấy ở đâu rôïì thì phải, đây là...? " 
Giáo sư Phương Tân cười cười nói: "em một tấm bản đồ khác này xem." Kế đó, ông liền điều 
khiển máy tính bật ra một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, 
kêu lên: "Ô, bản đồ A Lợt " Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc, Trác 
Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ra ngay, tấm bản đồ của quân Đức chính là bản đồ khu vực A 
Lụ, mạch núi mạch sông đều chuẩn xác đến kinh người. 


Ba Tang chỉ phải cùng lúc né tránh hai ba tên đô vật, rõ ràng là nhàn nhã có thừa, thành ra vẫn 
luôn để mắt quan sát Trác Mộc Cường Ba, trong lòng mỗi lúc một thêm chấn động kinh hãi. Từ 
trước đến giờ, Ba Tang vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh ngang tay với Cường Ba thiếu gia, 
nhưng xem tình hình hôm nay, mới biết anh ta quyết chẳng thể nào là đối thủ của gã. 


Lối đánh quái dị ấu lại càng khiến đám đô vật kia cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết nên ra 
tau thế nào, chẳng mấy chốc đã bị Trác Mộc Cường Ba đánh cho kêu lên oai oái. Cảnh tượng 
đó, chẳng khác nào cả một đám bò mộng đang vây lấy một con sói, nhìn bể ngoài mạnh mẽ dữ 
tợn, nhưng lại chỉ biết ăn cỏ. Còn con sói kia, lại chỉ chăm chăm ăn thịt bọn chúng. 


Trác Mộc Cường Ba đứng sừng sững giữa vòng vây của đám đô vật. Dù gã đã dừng lại, nhưng 
cũng không tên nào dám áp sát thêm nữa. Hai bàn tay nắm chặt của gã vẫn đang run lên nhè 
nhẹ, chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Gã vẫn không thể nào khống chế được, nắm đấm ấy, tự nó cứ 
muốn vung lên, hết lần nàu đến lần khác đấm ra túi bụi vào thân thể kẻ khác. Gã lại nhao lên, 
đám đô vật đều không tự chủ được lách người giật lùi lại nhường ra một khoảng trống, tránh 
không đối đầu trực diện với gã nữa. 


Cuối cùng, khi tất cả bọn đô vật đều đã ngã, tâm trạng Trác Mộc Cường Ba mới hơi bình tĩnh 
trở lại. Cảm giác ấy tựa như người nông dân trồng trọt, sau một ngày lao động cảm thấy hơi mệt 
mỏi, nhưng lại hết sức hân hoan vui sướng. Tại sao gã lại có cảm giác thỏa mãn ấy nhỉ? Trác 
Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. Còn tên béo kia thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào chẳng rõ. 


Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn nhìn đến những tên khổng lô đang lăn lộn rên rỉ dưới đất, bước 
đến trước mặt Ba Tang, hỏi: "Còn đi được không? " 


Ba Tang thở dốc, hỏi ngược lại gã: "Anh... anh ăn cái gì vậy? Đánh... đánh như vậy mà không 
thấy mệt sao? " 


Trác Mộc Cường Ba nhún vai, nói: "Không mệt gì, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. 
Nào, để tôi đỡ, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã." Gã đưa mắt nhìn lòng bàn tay mình, đồng 
thời trong đầu lại vang lên giọng nói của Lữ Cánh Nam: "Thông qua hô hấp, thậm chí anh còn 
đạt được sức mạnh lớn hơn cả huấn luyện cơ bắp đơn thuần nữa, đồng thời cũng hoàn thiện môi 
trường nội thể, đạt được trạng thái tinh thần tốt hơn và khả năng phản ứng mẫn tiệp hơn." 


Mới đi được có vài bước, hai người lại gặp phải kẻ địch chặn đường. Không ngờ tên béo kia đã 


Trang 1.284/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lủi đi rồi lại quay trở về, bên cạnh còn có một người nước ngoài mặc quân phục bó sát. Đám 
người nước ngoài đằng sau tên nào tên nấy đều mặc đồ Tây màu đen, tay cầm dùi cui, nhìn thể 
hình và tướng mạo thì không giống người bản địa cho lắm. Tên người nước ngoài cầm đầu nhìn 
đám đô vật nằm lăn lộn dưới đất, dùng tiếng Anh nói với tên béo: "Lưu, anh thấy chưa, hợp tác 
sớm thì cũng đâu đến nông nỗi này chứ." 


Tên béo họ Lưu kia đã mất hai cái răng cửa, miệng bị hở, chỉ có thể nói được một thứ tiếng Anh 
lúng ba lúng búng rất khó nghe: "Andrea, đừng có đắc ú vội, chúng ta chỉ hợp tác tạm thời thôi, 
sau này chia bôi thế nào thì để sau này tính. Anh ngầm phái người theo dõi tôi, món nợ này, 
chúng ta vẫn còn phải tính với nhau đấu." 


Andrea cười cười, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Hello, chào ông Trác Mộc Cường Ba, nghe 
tiếng đã lâu, ông chủ tôi hụ vọng có thể mời ông ghé qua làm khách một chút, không biết ông 
có chịu nể mặt hay không vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn Ba Tang một cái, lắc đầu nói: "Không thấy chúng tôi 
đang bận à, sau này có rảnh rỗi sẽ đến tận nơi thăm ông chủ của anh." 


Andrea nói: "Người Trung Quốc có một câu tục ngữ rất hay rằng, đến sớm không bằng khéo 
lúc, chúng ta thật khéo lại gặp được nhau ở đâu, xin mời ông! ” 


Ba Tang nhìn Trác Mộc Cường Ba, lắc đầu ủ rũ nói: "Tôi hết hơi rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bọn họ mời là chúng ta phải đi theo à? Đám này thật quá khinh 
thường người ta rồi." 


Không ngờ Andrea nghe hiểu được tiếng Trung, chỉ thấu  nhoẻn miệng cười nói tiếp: "Ông 
Trác Mộc Cường Ba, ông đánh rất giỏi, có điều..." tới đâu, y liếc về phía đám thuộc hạ mặc đồ 
Tây phía sau, tiếp lời: "Xét cho cùng thì thể lực của một người cũng có hạn, ông chủ nhà chúng 
tôi tính khí rất nóng nảy, mong ông chớ chọc giận ông ấu." 


Trác Mộc Cường Ba lừ mắt nhìn đám mặc đồ đen, đeo găng đen, tau cầm dùi cui cao su cũng 
màu đen, khẽ kêu lên: "Hử..." 


Andrea nói: "Trong tay ông đang nắm giữ chìa khóa mở cửa kho vàng, tất cả mọi người ai ai 
cũng muốn tìm ông cả. Thực ra, ông chỉ có hai lựa chọn, một là hợp tác với các tổ chức lớn, vừa 
tuân thủ pháp luật lại vừa biết nói lý lẽ như chúng tôi, nhận một khoản tiền lớn mà hưởng thụ, 
hai là rơi vào tay những tổ chức nhỏ không biết tuân thủ pháp luật kia, khụ khụ, vậy thì thảm 
lắm đó, bọn chúng thì xưa nay vẫn bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn không ngại uy hiếp tính 
mạng của ông để moi bằng được từ miệng ông ra thứ chúng muốn. Ông nghĩ đi, người thông 
minh như ông Trác Mộc Cường Ba đây, nhất định sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt giữa hai con 
đường này, phải vậy không? " Andrea ra vẻ chính khí ngời ngời, như thể sự thực đúng là vậu. 


Tên béo họ Lưu kia liền lên tiếng châm chọc: "Được rồi, Andrea, đừng khoe tài hùng biện nữa, 
thằng cha này cứng đầu lắm, nói mềm nói cứng đều không xong, nếu thuyết phục được hắn thì 
tôi thuyết phục từ lâu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba buông Ba Tang ra, nói: "Anh sai rồi, tôi vẫn còn lựa chọn thứ ba nữa." 


Andrea cười khẩy đáp lại: "Vậy hả? " 


Trang 1.285/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Kho vàng kho viếc gì cũng tự tôi đi tìm, tổ chức lớn nhỏ gì cũng mặc 
xác, dẹp hết sang mộtbên." 


Andrea nói: "Vậy thì phải xem ông có bản lĩnh ấu hay không đã." 
Trác Mộc Cường Ba cười lạnh lùng: "Cứ thử xem.” 


Cơn gió lạnh lắng xuống trong giây lát, Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở, 
một luồng nhiệt lưu dẫn dân lan chảy đi khắp cơ thể, nụ cười giả tạo của Andrea cũng dần biến 
mất, đôi mắt xanh lam nhìn xoáy chòng chọc vào Trác Mộc Cường Ba, cũng chưa thấy y có 
động tác hay ra hiệu gì, đám người áo đen phía sau đã đột nhiên nhận được tín hiệu, ào ào xông 
thẳng về phía gã. 


Tên áo đen đầu tiên xông tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba giơ cao cây dùi cui đang chuẩn bị 
quật xuống, không hiểu thế nào, cổ tay đã đột nhiên bị Trác Mộc Cường Ba nắm chặt, kế đó 
một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể nào kháng cự nổi truyền tới, cây dùi cui đã tự đập 
thẳng vào giữa trán hắn. Tên áo đen trúng đòn, tức thì lăn ra ngất xỉu. Trác Mộc Cường Ba 
thuận thế kéo mạnh một cái, vung cả người tên áo đen ấy ra xa, cây dùi cui đã rơi vào tay mình, 
liên tiếp vụt vào khoảng không ba bốn cái, phát ra những tiếng "vù vù” rợn cả người. 


Gương mặt Andrea bắt đầu trở nên khó coi hơn một chút: "Ra tay nhanh thật. " 


Tên béo họ Lưu nhướng mày lên, nói: "Thế này thì đáng ơì, đợi lát nữa anh mới biết Trác Mộc 
Cường Ba tiên sinh này lợi hại thế nào." Y đưa mắt nhìn đám người áo đen Andrea dẫn theo, lại 
nói: "Đám người anh dẫn theo này, chỉ sợ vẫn chưa đủ cho ông ta đánh đâu." Nói dứt lời, liền vỗ 
vỗ vào cặp đùi đã hơi tê tê vì chuột rút của mình, chuẩn bị co giò chạy biến. 


“Thật sao? ” Andrea nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sang một gã áo đen đứng bên cạnh 
mình. Tên nàu nhe răng cười khẩu, sải chân bước thẳng vào vòng hỗn chiến. 


Tên áo đen này thể hình chiều cao cũng tương đương với Trác Mộc Cường Ba, vạt áo măng tô 
đen dài chấm đất, chiếc mũ phớt rộng vành đội lệch che mất hai mắt, chỉ lộ ra nửa gương mặt 
như nham thạch. Nhìn bóng lưng y, không hiểu sao, tên béo họ Lưu bỗng thấy thời tiết như lạnh 
hơn thêm chút nữa. 


Trước sau, trái phải đều có kẻ địch, đâu đâu cũng là tiếng "vù vù" của dùi cui vụt vào không khí, 
Trác Mộc Cường Ba lách tìm khoảng trống giữa đám người áo đen, lần nào cũng lướt qua được 
trong những khoảnh khắc sít sao. Chỉ thấy cả người gã bước lùi về phía sau một bước lớn, vừa 
khéo chặn cứng đường tiến của một tên áo đen đang từ phía sau lao tới, khuðu tay thúc mạnh ra 
một cú, tên kia còn chưa kịp rống lên đau đớn, cánh tay gã đã thuận thế vung ra, một tên đen 
đủi đứng cạnh liền bị câu dùi cui đập cho bẹp cả lễ mũi. Tiếp ngay sau đó, gã lại cúi thấp người, 
tránh một dùi cui quật vào gáy, đồng thời chân phải tung ra một cước đá bay một tên khác, kế 
đó kéo giật tên bị đánh giập lỗ mũi ra phía sau lưng mình, làm khiên đỡ ba cây dùi cui khác quật 
đến, rồi lại tạt ngang một cú, ép hai tên phía trước phải lùi lại. Thân thể gã xoay một vòng, 
hướng về phía sau, dùng dùi cui đầu bật một tên ra, nắm đấm đồng thời vung lên tiễn thêm một 
tên nữa. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đầu người nhấp nhô, chốc chốc lại có một kẻ bất hạnh 
bay vút ra cùng những tiếng kêu gào thảm thiết. 


Trác Mộc Cường Ba tay cầm cây dùi cui, trông như tuyển thủ đánh kiếm, thoắt tiến thoắt lùi, có 


Trang 1.286/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tấn công, cũng có phòng thủ, luồn lách giữa đám người như cá trong nước, linh động dị thường, 
dùng hết khả năng biến hóa của cơ thể, lấy sức một người mà chặn cả mấy chục người lại ở góc 
đường. Hiểm nỗi đối phương quả thực quá đông, song quyền nan địch tứ thủ, Trác Mộc Cường 
Ba nghiêng người lộn vèo một vòng, vốn đã tránh được hai cây dùi cui cùng lúc chặn trên chặn 
dưới, đột nhiên lại cảm thấy có người đặt tay lên vai mình! 


Trác Mộc Cường Ba không cần nghĩ gì, chân phải đã lẳng lặng đạp mạnh về phía sau, chỉ thấu 
bàn tay đặt trên vai đột nhiên lơi ra, rồi bất chợt ấn lên gót chân mình. Lần này thì gã cũng 
không khỏi giật thót mình, tuy chưa thấu dung mạo đối phương thế nào, nhưng Trác Mộc 
Cường Ba cũng có thể cảm nhận được khí thế ung dung bình tĩnh của y. Gã đột nhiên bổ nhào 
về phía trước, tránh khỏi câu dùi cui trước mặt, hai tau vừa chống xuống đất, chân phải liền đá 
vung ra, cảm thấy bàn tay đặt trên gót chân phải đã buông, hai chân gã liền vắt vào nhau, đồng 
thời hai tay cũng chống xuống bật mạnh lên, lộn nhào một trăm tám mươi độ về phía trước, rồi 
thân thể lại xoay thêm một trăm tám mươi độ nữa. Chân vừa chạm đất, Trác Mộc Cường Ba 
liền tức thì rùn người xuống, chân đá quét một cú, hất ngã ngửa hai tên đứng bên mé, đồng thời 
cũng nhìn rõ tên mặc áo măng tô đen đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy bên dưới chiếc mũ 
rộng vành, khóe môi lạnh lẽo hơi nhếch lên, phác ra một nụ cười khiến người ta nhìn mà rởn cả 
gai ốc. 


Nụ cười cổ quái của người đàn ông khoác áo đen ấy khiến Trác Mộc Cường Ba thẩm giật thót cả 
mình, bỗng dưng nhận ra bên dưới lớp áo bành tô dài thượt đó, một bàn chân đã thò ra đến sát 
trước mặt mình, gã vội lăn sang một bên né tránh, đồng thời cũng không quên vươn tay ra kê 
vào đầu gối đối phương. Ánh mắt người áo đen lộ vẻ tán thưởng, cẳng chân vươn ra thu giật về, 
rồi lại đá ra tiếp, lần này thì nhắm đúng vào cánh tau Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba 
chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền sang, vội xoay người ba trăm sáu mươi độ, 
cuối cùng cũng chống tay được xuống mặt đất mà không bị đá lăn ra. Nhưng người gã lại va phải 
cây dùi cui của một tên mặc đồ Tây màu đen khác, đúnglúc đó, tên kia còn chưa kịp đắc ú thì đã 
ngã bổ ngửa ra phía sau, va vào hất văng đồng bọn phía sau ra, nhường cho Trác Mộc Cường 
Ba một con đường. Trác Mộc Cường Ba bị kinh hãi một phen, chỉ thấy trên trán tên áo đen ngã 
ngửa ra kia rỉ ra một chút máu, vết đạn. Trác Mộc Cường Ba thảm nhủ: "Lẽ nào còn có người 
giúp mình? " 


Người khoác măng tô đen kia cũng trông thấy tên mặc đồ Tây ngã xuống, hơi nhíu mày lên, đã 
lại thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên, hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào mình. Y đưa tau 
chỉnh lại chiếc mũ, cặp mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Trác Mộc Cường Ba. Một cảm 
giác kỳ dị từ mắt đối phương truyền qua, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như toàn bộ lỗ chân 
lông trên cơ thể mình đều đang đóng chặt lại, cơ thịt khắp người căng hết lên như muốn vỡ tung 
ra vậu. Trong đầu gã chợt dấy lên một liên tưởng kỳ quái, dường như tên áo choàng đen nàu 
muốn dùng ánh mắt để khóa chặt gã lại, giống như hôm gặp Vương Hựu ở bệnh viện, khiến 
toàn thân gã không sao nhúc nhích nổi, còn cơ thể gã thì lại đang gắng hết sức phản kháng lại 
điều đó. Đúng lúc này, nắm đấm của đối phương cũng đã vung tới trước mặt. 


Nhìn nắm đấm đang nhỏ hóa ra to dần, cảm giác được hơi gió mạnh mẽ khiếp người ấy, trong 
Trác Mộc Cường Ba bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lực bất tòng tâm, dường như cả bốn 
phía trước sau trái phải xung quanh mình, đều đã bị nắm đấm đó khóa chặt hết đường lui, còn 
những động tác phản xạ bản năng của cơ thể thì cũng không thể nào theo kịp được tốc độ của 
cú đấm đó. Gã vội giơ cả hai cánh tay lên, nắm đấm hai người đập mạnh vào nhau. Liền đó, tên 


Trang 1.287/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khoác măng tô đen lại liên tiếp tấn công, đòn sau còn nhanh hơn đòn trước, khiến Trác Mộc 
Cường Ba chống đỡ hết sức vất vả, cứ năm chiêu thì lại trúng phải một đòn. Chỉ thấy hai người 
đấm qua đấm lại, xoay, đỡ, chọc, bốn nắm đấm như mãnh hổ hùng sưlao vào nhau cắn xé. Đấm 
thẳng, đấm móc, đấm tạt, chiêu chiêu thức thức liên tiếp không ngừng; thoáắt cái đã xòe ta ra, 
quấn, xoay, bẻ, chặt, thoắt cái lại hóa thành rắn độc bọ cạp, quấn chặt không thôi. Người bên 
ngoài đứng nhìn chỉ thấu hoa hết cả mắt, thoạt trông như thể hai người đều mọc ra mười mấy 
cánh tay vậy. Đồng thời, chân hai người cũng không ngừng nghỉ, đá móc, đá giật, đá từ trên 
xuống, lên gối, cả hai đều vận dụng hết toàn bộ cơ thể mình, cố gắng áp chế được đối phương 
cả về tốc độ lẫn sức mạnh. 


Còn như ai hơn ai kém thì chỉ có Trác Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, đối phương mỗi lần biến 
chiêu, cản đỡ đều vẫn còn khoảng trống, còn gã thì đã tận hết sở năng, thân thể đã vận dụng 
đến mức cực hạn, nếu người áo đen này tăng tốc độ đường quyền lên thêm chút nữa thôi, chắc 
chắn gã sẽ không thể nào theo kịp. 


Bất hạnh thay, mối lo của Trác Mộc Cường Ba đã trở thành hiện thực, sau chừng chục chiêu 
nữa, người khoác áo măng tô đen kia càng lúc càng thêm hứng thú với Trác Mộc Cường Ba, đột 
nhiên tăng tốc độ lên. Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy trước mắt nhòe đi, bốn phương tám hướng 
đều là nắm đấm, vội vàng giơ cả hai tay lên chặn trước mặt, một luồng sức mạnh ào ạt dồn vào 
chỗ hai cánh tay giao nhau, "bộp bộp bộp”", tức thì đấu gã lùi lại mấu bước liền. Trong lúc giật 
lùi, trông thấu vạt áo măng tô đen đang lao thắng về phía mình, gã tự biết khó mà tránh được cú 
đá này, đành gồng người lên mà chịu đựng vậu. 


Không ngờ, một tên mặc đồ Tây trông thấy Trác Mộc Cường Ba rơi vào thế yếu, nóng lòng lập 
công, đã vội vung dùi cui lên đập tới, vừa khéo lại xen vào giữa Trác Mộc Cường Ba và người 
mặc áo măng tô đen kia. Đối thủ của Trác Mộc Cường Ba nổi cơn thịnh nộ, quát lên bằng tiếng 
Nga: "Cút đi! " Một cước tung ra, tên láu táu tranh công kia liền như con diều đứt dây, bay qua 
trên đầu sáu bảy tên đồng bọn, không biết là rơi xuống chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường Ba tranh 
thủ được một thoáng đó thở hồn hển, đồng thời cũng ngấm ngầm kinh hãi, nếu cú đá vừa rồi 
mà nhằm vào gã thì... 


Tên Lưu béo thấy cục thế đã có chút biến hóa, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Người, người đó 
là ai thế? " 


Andrea cười cười nói: "Valeri, vua chiến đấu tay không của nước Nga chúng tôi. Luận về công 
phu quyên cước, không ai có thể thắng được anh ta cả. Cận vệ của ông chủ nhà chúng tôi đó." 


Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba tránh được Valeri, một tia lửa lóe lên, gã chỉ thấy một bên má 
bỏng rát nhức nhối, hóa ra là một viên đạn bay sát sạt qua mặt. Trác Mộc Cường Ba vội lăn tròn 
một vòng, nấp vào giữa đám người, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ: "Chuyện gì vậy? Không 
phải muốn giúp mình, mà muốn giết mình hay sao? Có lẽ là chúng muốn lấy thông tin ở chỗ 
mình, thế nhưng, phát súng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình... Hơn nữa, ở đây bao nhiêu 
người như vậy, chúng không để ý đến người của mình sao? Lẽ nào còn một nhóm khác nữa? " 


Những kẻ khác lại ào xông lên, Trác Mộc Cường Ba không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lại rơi vào vòng 
khổ chiến. 


Khi viên đạn thứ ba bắn trúng một tên áo đen, Andrea mới phát hiện ra có sự bất thường, nghi 
hoặc hỏi: "Sao lại có súng? Ai nổ súng vậy? Có phải người của anh không? " 


Trang 1.288/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lưu béo lắc đầu: "Nói lăng nhăng, người của tôi nằm dưới đất hết kia kìa. Xem ra, không chỉ có 
anh theo dõi tôi đâu, chính anh cũng bị người ta đeo bám rồi." 


Andrea vội ra lệnh: "Mày, mày, mấy thằng chúng mày lên nóc nhà kia xem thử, rốt cuộc là 
người của bọn nào. Khốn thật, cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả, đúng là chán sống 
rồi." 


Một số tên áo đen đã chạy ổi, xung quanh Trác Mộc Cường Ba lại luôn có một tay bắn tỉa rình 
rập, những tên áo đen cũng không dám áp sát quá gần, áp lực bên cạnh Trác Mộc Cường Ba 
giảm xuống rõ rệt, gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động 
của Valeri, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc này, cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở 
thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valeri. 


Đột nhiên, phía Đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người nữa. Andrea 
cuống lên, vội dặn dò: "Nhanh lên, bọn mày đi chặn chúng lại." Đồng thời, cả ụ lẫn Lưu béo đều 
lấy điện thoại di động ra lí la lí lô báo cáo với cấp trên. 


Lại một nửa số tên áo đen bị điều đi. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã trông thấy đám 
người ở phía Đông con phố, nhưng vừa ngoảnh đầu, phía Tây lại loang loáng ánh đèn, không 
biết lại có thêm bao nhiêu tên khác. Andrea càng thêm khốn đốn, kêu lên: "Sao lại đến nữa àI 
Mấy thằng chúng mày, sang bên kia. Vâng vâng, vâng vâng... tôi... tôi sẽ cố hết sức. Không, 
nhất định sẽ ổn, nhất định sẽ ổn, nhưng mà..." 


Ba Tang chặn một cây dùi cui quật tới, tung cước đá văng kẻ tấn công đi, nói: "Bao nhiêu người 
thế nàu, xem ra nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi." 


Trác Mộc Cường Ba dựa lưng vào lưng Ba Tang, đấy bật ba tên khác ra, nói: "Nhưng cứ quần 
chân ở đây đánh nhau mãi thế này cũng không phải cách, chúng ta chỉ có hai người. Phải nghĩ 
cách rời khỏi đâu mới được." 


Ba Tang lắc đầu: "Đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn ùn đổ về đâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? 
Cứ như thể chúng mai phục sẵn chờ chúng ta đến vậy." 


Lúc này ở phía Nam lại thêm một đám người nữa nhảy xổ ra, lời qua tiếng lại không hợp với 
đám cầm dùi cui điện ở phía Tây, hình như bắt đầu lao vào choảng nhau. Trác Mộc Cường Ba 
ngắng đầu lên quan sát, cùng Ba Tang vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường, đoạn nói: "Xem ra 
chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi Pakour kia, tôi nghĩ, có lẽ chúng 
lợi dụng đám thanh niên ấy để dụ chúng ta tới đâu, nhưng đồng thời chúng cũng lại bị những thế 
lực khác để ý, bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại là, bình thường đám người này đều ẩn nấp 
xung quanh chúng ta, chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi, giờ thì cả đám đều lộ mặt 
hết cả rồi. Trên thế giới có bảu mươi mấy tổ chức muốntìm Bạc Ba La thần miếu cơ mà, tôi đã 
bảo rồi, không thể nào chỉ có một mình tên béo đó tới kiếm tôi được." Gã cũng tự biết, các thế 
lực khác e rằng đều có ú đồ tọa sơn quan hổ đấu, rồi làm ngư ông đắc lợi, chỉ hiểm nỗi sự xuất 
hiện của tên mặc áo măng tô đen kia, đã làm rối loạn kế hoạch của chúng. 


Ba Tang nói: "Vấn đề bây giờ là, chúng ta làm sao thoát thân được đây? Cường Ba thiếu gia." 


"Ha, các người không thoát nổi đâu." Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời Ba Tang. Anh ta 
ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt 


Trang 1.289/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đứng chắn trước mặt mình. Lúc này, đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những 
nhóm người khác, vừa khéo lại để cho ba người bọn họ một khoảng trống. 


"Ai vậy! " Ba Tang vừa nhìn, thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ lại, 
liễển nắm chặt tau xông thẳng lên. Trác Mộc Cường Ba ở phía sau vội kêu lên: "Cần thận đó, Ba 
Tang, hắn lợi hại lắm! " 


Lời còn chưa dứt, Ba Tang đã lao tới trước mặt Valeri, tay phải dứ dứ, rồi tung một cú đấm móc 
tay trái. Chỉ thấy Valeri vươn tay trái ra chặn bên trái, rồi gạt sang bên phải, nhẹ nhàng hóa giải 
thế công của Ba Tang, kế đó, cánh tay trái lại vươn thắng ra, trúng ngay lồng ngực Ba Tang. Ba 
Tang loạng choạng ngã ngửa, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tay phải chống xuống, hai chân 
cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới Valeri. Chỉ thấy tên người Nga ấy mỉm cười, hai chân đứng 
yên bất động, nửa thân trên khẽ ngả về phía sau, tránh hai bàn chân đạp tới của Ba Tang, kế đó 
dùng tay trái vợt từ dưới lên, chộp lấy gót chân Ba Tang, giơ lên cao, nhấc bổng cả người Ba 
Tang lộn phộc lên, rồi ngay tức thì xoay người, tung chân lên! 


Mắt thấy cú đá đó sắp trúng cột sống Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba đã kịp thời xông tới, đá 
thẳng vào đùi non Valeri một cú trời giáng. 


Căng chân Valeri thu về vươn ra hết sức tự nhiên, thế công xoay chuyển, đùi non móc lại, khiến 
Trác Mộc Cường Ba bị lỡ đà loạng choạng mất mấy bước. Lúc này Ba Tang đã lộn một vòng rơi 
xuống đất, hai chân tức thì giãm mạnh, cả người lao bổ về phía đối thủ. 


Cho đến lúc này, thực lực chân chính của vua chiến đấu tay không nước Nga mới thực sự bộc lộ, 
y ứng phó với thế công của cả Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang mà không hề kém thế. Ba Tang 
người lùn, cánh tay cũng ngắn, không gây được nhiều uy hiếp với y, nên Valeri chỉ nhằm vào 
Trác Mộc Cường Ba mà tấn công. Gã phải chống đỡ hết sức vất vả, hai chân đối phương đều ấn 
bên dưới chiếc áo măng tô dài thườn thượt, căn bản không thể thấy y xuất cước như thế nào, 
hơn nữa tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y cũng hơn hắn gã một bậc, phen này đã toàn lực tấn 
công, lập tức khiến Trác Mộc Cường Ba cuống cả tay chân lên. 


Được mấy chục chiêu, cả Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều cùng lúc trúng đòn, tuy đã hóa 
giải được sức mạnh cú đấm ấy, nhưng cả hai vẫn nhất loạt liên tiếp lùi về sau, đến khi lưng áp 
vào chân tường mới trụ vững được thân hình. Hai người thở hổn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng 
ánh mắt trao đổi ý kiến... 


"Người này là cao thủ! ” 

"Chúng ta không phải đối thủ của hắn! " 

"Tầng hai của bức tường này có lan can, tôi lên được, anh giúp tôi! " 
"Được." 


"Đi! " Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hét lớn. 


Trang 1.290/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 414 - Gáp Lại Sean 


Cùng với tiếng hét của gã, Ba Tang đã xuống tấn mã bộ, mười ngón tay giao nhau trước ngực, 
Trác Mộc Cường Ba sải chân bước tới, giẫm mạnh lên đùi anh ta, kế đó lại đạp vào chỗ hai bàn 
tay giao nhau ấu. Ba Tang dùng hết sức lực toàn thân, hất mạnh một cái, cả người Trác Mộc 
Cường Ba liền như đại bàng xòe cánh, bắn vọt lên trên, lập tức chụp được lan can tầng hai, rồi 
bật người gác hai chân móc lấy lan can, ngả người buông xuống, chụp lấy hai tay Ba Tang kéo 
giật lêntrên. 


Valeri lúc nàu mới nhận ra bọn họ định bỏ chạy, xông vút tới nhằm đúng chỗ mạng sườn Ba 
Tang tung ra một đấm. Cũng may Trác Mộc Cường Ba kéo lên nhanh, cú đấm của ụ đã hụt vào 
khoảng không, chỉ khoan trên bức tường xi măng một cái lỗ to bằng miệng bái. 


Hai người cùng leo lên, chui vào trong nhà. Valeri nhìn bóng hai người khuất dần phía trước, 
không khỏi buột miệng khen ngợi: "Chậc, chiêu này đẹp đấy! " 


Lũ người áo đen tranh nhau tràn vào trong tòa nhà, nhưng khi thở hồng hộc chạy lên được tới 
sân thượng, chúng chỉ còn biết nhìn theo hai cái bóng đã biến mất trên nóc một tòa nhà khác 
mà thở dài bất lực. 


Valeri trở lại bên cạnh Andrea. Tên này đang thở hồng hộc, nhớn nhác chỉ huy đám vận đồ đen 
đuổi theo bọn Trác Mộc Cường Ba, thấy y liền vội hỏi: "Sao lại để chúng chạy mất thế? " 


Valeri lắc đầu đáp: "Thân thủ này, bộ đội đặc chủng bình thường không thể so bì được. Tôi có 
thể khẳng định, bọn chúng đã được huấn luyện theo một chương trình lấy khả năng ứng biến 
của thân thể làm chủ đạo." 


Lưu béo không hiểu hỏi: "Nghĩa là thế nào? " 


Valeri nói: "Tôi chuyên luyện các kỹ năng chiến đấu tay không, nếu chỉ dùng quyền cước, dù là 
lính đặc chủng trong quân đội, có đông thêm vài tên nữa cũng đã bị đánh ngã rồi, nhưng hai kẻ 
này thì khác, bọn chúng vẫn có thể an toàn rút lui trong khi bị tôi tấn công." 


Lưu béo lập tức há hốc miệng: "Vậy có nghĩa là, hai tên này còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng 
nữa? ” 


Valeri lắc đầu, nói: "Trong động tác của chúng, không có nhiều kỹ xảo bắt tóm hay hạ sát đối 
phương, mà đa phần đều là những động tác né tránh hết sức khéo léo linh hoạt. Hừ, có điều, kẻ 
có thể huấn luyện được chúng trở nên như vậy nhất định là cao thủ. Tôi thật muốn được đấu 
một trận với tau cao thủ thực sự đứng đằng sau đó quá đi mất! " 


Andrea nói: "Giờ không phải lúc nói những chuyện này, phải mau nghĩ cách chặn hai người đó 
lại! " Y hiểu rõ, ông chủ đã giao cả tay vệ sĩ thân tín nhất xưa nay chưa bao giờ rời xa nửa bước 
cho mình, vậy thì nhất định phải giữ Trác Mộc Cường Ba lại cho bằng được. Lần nàu mà không 
hoàn thành nhiệm vụ, thật không biết lúc trở về sẽ có kết cục gì chờ đợi y nữa. 


Valeri nhìn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đang nhảy lao vun vút giữa các tòa nhà, lúc thì leo 


Trang 1.291/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tường, lúc lại lao vút qua cửa số, xòe hai ta ra, lắc đầu nói: "Cái môn này thì tôi không biết! " 


Cuối cùng thì Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng mỗi lúc một rời xa chiến trường. Trong lúc 
băng qua con phố, nhìn bên dưới thấu ánh đèn lấp loáng, tiếng hò hét vang trời, Ba Tang không 
khỏi thốt lên: "Đúng là lớn chuyện thật! " 


Chợt điện thoại di động của Trác Mộc Cường Ba đổ chuông. Gã móc máy ra nhận cuộc gọi, chỉ 
nghe giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi: "Cường Ba à, tình hình cậu ở Nga thế nào? Lấy được đồ 
chưa? Lấy được rồi thì mau mau về ngay, hoàn cảnh của cậu giờ đang rất nguy hiểm đó." 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ nói: "Thầy giáo, sao giờ thầu mới nói." 
Giáo sư Phương Tân lại hỏi: "A lô, a lô? Cường Ba à, chỗ cậu sao ồn thế? " 


Trác Mộc Cường Ba chống một tay vào bệ cửa số, nhìn đầu người nhấp nhô bên dưới, đáp: 
"Ưm, chỗ này hơi nhiều người một chút." 


Giáo sư Phương Tân lớn tiếng nói: "Cậu nghe đây! Lữ Cánh Nam vừa trở về, cô ấy cũng không 
ngờ cậu lại ra nước ngoài. Cô ấu bảo với tôi, theo sau cậu bây giờ, chỉ e không chỉ có những kẻ 
muốn moi thông tin về Bạc Ba La thần miếu từ miệng cậu đâu, mà còn có cả những kẻ muốn 
giết chết hai người nữa đấy! " 


“Thầy nói gì cơ? " Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, suút chút nữa thì rơi xuống. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Giờ nhất thời cũng khó mà nói cho rõ được, tóm lại là, lấy được đồ thì 
lập tức trở về ngay, đừng nán lại đó thêm ngày nào nữa." 


Ba Tang theo sát phía sau gã, hỏi: "Sao thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giáo sư bảo chúng ta lấy được đồ thì mau trở về ngay, còn nói hoàn 
cảnh của chúng ta bây giờ đang rất nguy hiểm." 


Ba Tang hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, cười gượng gạo. 


Trở về khách sạn, hai người không dám dùng dằng lâu, trực tiếp quét tài liệu vào máy tính, gửi 
qua Internet về cho giáo sư Phương Tân, rồi thu dọn các đồ dùng tùy thân lập tức ra sân baụ, 
bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Nhớ lại một ngày bôn ba vất vả, tuy suýt chút nữa bị bắt 
cóc, nhưng cuối cùng cũng mang được tài liệu về, hai người đều vừa kinh hãi vừa mừng vui. 


Lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn cảm thấy hân 
hoan vui sướng vì những gì cách thức hô hấp mới mang lại cho cơ thể, bỗng phát hiện ra có 
điều bất ổn. Toàn thân gã cứng đờ, mỏi nhừ rũ rượi, chỉ hơi động đậu một chút thôi cũng đã đau 
đớn lạ thường, chỉ hơi khẽ nhúc nhích ngón tay thôi, cả cánh tay cũng đau đến run lên lấy bầy. 
Gã len lén nói với Ba Tang: "Lát nữa xuống máy bay, anh đỡ tôi một chút, hình như tôi không 
nhúc nhích nổi nữa rồi." 


Ba Tang vội hỏi: 'Chuyện gì vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không biết, hình như là vận động quá sức, giờ cơ bắp toàn thân 
đều rão hết cả, tựa như sắp đứt lìa ra rồi vậu." 


Sác mặt Ba Tang trầm xuống, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. 


Trang 1.292/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba thực sự không thể nào hiểu nổi, cứ dằn vặt mãi trong lòng, thảm nhủ trở về 
Lhasa nhất định phải đi tìm Lữ Cánh Nam hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào. 


Lúc xuống máu bau, Trác Mộc Cường Ba không thể nào đi lại được, Ba Tang lo lắng sức khỏe 
gã lại gặp phải vấn để khác, vậy là bèn đưa tới bệnh viện kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện 
ra vấn đề gì đặc biệt. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm nghe gã thuật lại sự biến đổi bất ngờ trong cơ 
thể, kết hợp với các triệu chứng lâm sàng, đưa ra chẩn đoán những gì mà quá nhiều acid lactic, 
cái gì mà thoát oxụ amino cyclopropane, làm Trác Mộc Cường Ba nghe mà như người giữa lớp 
mây mù, mãi sau cùng mới hiểu được, đại khái chính là dùng sức quá độ, thân thể thoát lực mà 
thôi. 


Lúc ở bệnh viện Thượng Hải, gã liên lạc với giáo sư Phương Tân, ông mới cho biết một tin tức 
khác. Thì ra, Lữ Cánh Nam nhận được thông tin, đám du kích vũ trang bọn họ từng gặp trong 
rừng già châu Mỹ và địa cung Mava gần như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự kiện lần đó khiến quân 
du kích hết sức mất mặt, vì vậu một trong ba đại đầu lĩnh dưới trướng vua ma túy, đồng thời cũng 
là một tướng lĩnh cấp cao của quân du kích, tướng quân Guillermo đã đích thân hạ lệnh bằng 
mọi giá phải đưa kẻ gây chuyện đó xuống địa ngục. Hình như bọn chúng đã kiếm đâu ra được 
một phần tài liệu về các thành viên trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba lần đó, lại còn phái 
người đến Trung Quốc điều tra nữa. Trong biên giới Trung Quốc, bọn chúng không dám làm 
bừa, nhưng khi đã ra đến nước ngoài thì rất khó nói. Các thế lực khủng bố ấy gần như là có 
chân rết ở khắp mọi nơi, không đâu là không vươn tới vậy. Giáo sư Phương Tân cũng đã gọi 
Trương Lập trở về, chắc là khoảng một hai ngày nữa anh cũng đến Thượng Hải. Trác Mộc 
Cường Ba bất giác nhớ lại những lời Sean từng nhắc nhở mình, vì tìm kiếm cánh cửa dẫn đến 
Thành phố Vàng, dẫu cho có chạy đến chân trời góc biển, quân du kích cũng sẽ không buông 
tha cho bọn họ. Thật không ngờ, sự việc xảy ra ở rừng rậm châu Mỹ đến nay vẫn còn chưa kết 
thúc! 


Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại một ngày kinh hồn bạt vía của họ, giáo sư Phương Tân cứ xuứt 
xoa may mắn mãi không thôi, có điều tình thế đã dần trở nên khó khống chế, giáo sư cũng 
không khỏi có thêm mấy phần lo lắng. Ở những nơi bọn họ không nhìn thấy được, vẫn còn 
không biết bao nhiêu cặp mắt hau háu đang ngấp nghé rình mò cánh cửa thần bí xa xăm kia. 
Còn về tài liệu bọn họ mang về, giáo sư Phương Tân nói, ông đã đọc lướt qua toàn bộ một lượt, 
đa phần đều là tiếng Đức, chỉ có một phần nhỏ đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, xem ra 
vẫn cần tìm đến các chuyên gia nhờ giúp đỡ. Giáo sư đã chuẩn bị một bản sao, đồng thời tìm Lữ 
Cánh Nam liên hệ với các chuyên gia đầu ngành. Về mặt này TrácMộc Cường Ba không cần lo 
lắng, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, đợi Trương Lập về Thượng Hải tập 
trung, rồi cả bọn sẽ cùng trở về Tây Tạng. 


Trác Mộc Cường Ba lại thuật lại tỉ mỉ những vấn để bất ổn xuất hiện trong cơ thể mình với Lữ 
Cánh Nam, một lần ở bệnh viện, lần thứ hai là trên máy bay về nước, tuy tình hình không giống 
nhau lắm, nhưng thân thể đều không sao nhúc nhích nổi. Trong lời kể của gã, ý chừng như đang 
ngầm hỏi cô, kiểu hô hấp đặc biệt kia có liên quan gì hau không vậy? 


Lữ Cánh Nam ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rất lâu mà cũng không nói được nguyên 
nhân, chỉ bảo Trác Mộc Cường Ba đợi cô suụ nghĩ cho kỹ càng trước, có lẽ phải một thời gian 
nữa mới cho gã câu trả lời được. Trác Mộc Cường Ba biết, chắc là cô còn phải đi hỏi pháp sư Á 
La rồi mới trả lời gã được. Kế đó, gã liền kể những chuyện gặp phải bên Nga cho Mẫn Mẫn, bàu 


Trang 1.293/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tổ nỗi nhớ nhung một hồi lâu. 


Sau khi gác máy, Lữ Cánh Nam không sao bình tĩnh được nữa. Trong hai tình huống mà Trác 
Mộc Cường Ba kể với cô, chuyện toàn thân thoát lực do ấu đả thì còn hiểu được, nhưng bị người 
khác liếc một cái đã không thể nhúc nhích thì thật không khỏi khiến người ta giật mình kinh hãi. 
Theo như những gì cô được biết, thân thể chỉ gặp phải tình trạng như vậy trong một trường hợp 
duy nhất, giống các loài động vật yếu thế như thỏ hay gà, bị chim ưng hoặc sói xám dồn vào góc 
chết, không còn đường nào mà chạy nữa, ú thức đã hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể dứt khoát từ 
bỏ luôn phản kháng, toàn thân liền không thể nhúc nhích được nữa. Nếu kẻ săn môi áp sát 
thêm một bước nữa, con mồi ắt sẽ ngất xỉu đi. Thếnhưng, nếu muốn làm một người có thể cách 
và năng lực cao như Trác Mộc Cường Ba nảy sinh cảm giác sợ hãi tột bực nhường ấy, thử hỏi có 
kẻ nào làm được cơ chứ? Dù là bậc Mật tu đại sư có tu vi cao hơn pháp sư Á La một hai cấp e 
rằng... cũng khó lắm! Lẽ nào! Những thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối, cũng đã để ý đến 
đội của bọn họ rồi? Chắc không thể nào đâu? Một nhóm nhỏ như bọn họ, lẽ ra không thể khiến 
bọn họ để ý đến mới đúng. 


So ra với lối suy nghĩ nguy hiểm mà không thiết thực ấy, tiềm thức của Lữ Cánh Nam nghiêng 
về hướng muốn tin vào cách giải thích thứ hai hơn. Dẫu sao thì lúc giao cho cô bộ phương pháp 
hô hấp này, pháp sư Á La đã từng nói, tuy ông đã mang nó đi trưng cầu ý kiến rất nhiều bậc đại 
sư, nhưng cũng mới chỉ có thể thực hiện được về mặt lú thuyết, thực tế vận dụng như thế nào, 
rốt cuộc sẽ xuất hiện tình trạng gì thì không ai có thể nói rõ được. Bỏ đi, chuyện này cứ đợi 
pháp sư Á La trở lại rồi bàn sau, Lữ Cánh Nam thầm tự nhủ, trong lòng như thể đã có thêm một 
tảng đá nặng đè xuống. 


Hai ngày sau, sức khỏe Trác Mộc Cường Ba dần bình phục, cảm giác đau đớn đã giảm bớt, có 
thể tự mình xuống đất đi lại được. Lúc này, Trương Lập cũng về tới Thượng Hải, anh chàng hỏi 
thăm, tìm tới được bệnh viện, vừa gõ cửa phòng bệnh đã kêu toáng lên: "Ha ha, tôi trở về rồi 
đây! ” 


Trác Mộc Cường Ba vịn tau vào thành giường ngồi dậy, mừng rỡ nói: "Nhìn bộ dạng hưng phấn 
hí hửng của cậu, lần này chắc là tìm được thứ gì hay ho rồi phải không? " 


Trương Lập nói: "Thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cường Ba thiếu gia, nhất định anh 
không thể ngờ đâu." Tới đây, anh chàng ngừng lại giâu lát, rồi lại nói: "Nhưng tạm thời chúng ta 
không nói chuyện này vội, tôi còn mang về cho anh một vị trợ thủ đắc lực nữa đây này, thử 
đoán xem tôi đưa ai về nào? " 


Trác Mộc Cường Ba ngần người, trong tâm trí đã lờ mờ nghĩ đến một người, nhưng vẫn chưa 
dám khẳng định, bỗng nghe ngoài cửa có người gọi: "Johnsonl " 


Trác Mộc Cường Ba bật người xuống đất, kêu lên: "Seanl " 


Mái đầu bạch kim xuất hiện trước cửa, Sean chào Ba Tang, rồi bước đến ôm chặt lấy Trác Mộc 
Cường Ba, nói: "Ha ha, không ngờ tôi lại đến phải không! " 


Trác Mộc Cường Ba bấu chặt hai vai Sean, nói: "Hây, lúc đi chẳng chào tôi lấy một tiếng, anh 
cũng vô tình quá đấy! " 


Sean nói: "Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại đúng không. Nói thật đấu, lúc trong rừng sâu, 


Trang 1.294/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi không dám tin vào mắt mình nữa, làm sao mà anh thoát ra được thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Để sau này từ từ nói, chuyện dài lắm." Gã lại quay sang hỏi Trương 
Lập: "Phải rồi, sao mà hai người gặp nhau vậy? " 


Trương Lập cười cười: "Kù ngộ. Chúng tôi gặp nhau ở Babila đấy." 


Sean tiếp lời: "Tôi vốn chuẩn bị tới khu vực không người ở sông Ruaha 1 thám hiểm, nên đến 
Babila mua sắm một ít trang thiết bị cần dùng, không ngờ Trương Lập cũng ở đó. Anh ta nhận 
ra tôi ngau, mới đầu tôi còn không dám chắc nữa, chỗ ấy heo hút như thế, sao lại có người gọi 
tôi chứ, ha ha.” 


Trương Lập lại nói: "Sau khi gặp mặt tôi mới sực nghĩ ra đấy chứ, chúng ta đang thiếu một nhà 
thám hiểm kinh nghiệm phong phú như Sean, anh ấy là ân nhân của tôi và Nhạc Dương, lại 
từng chung hoạn nạn với chúng ta, có anh ấu giúp sức, chúng ta không chỉ là có thêm một người 
giúp sức đắc lực thôi đâu. Ban đầu Sean cũng không chịu, nói cái gì mà kế hoạch đã chuẩn bị 
hết cả rồi, giờ sao có thể đột nhiên thay đổi được, tôi phải đeo bám ghê gớm lắm mới kéo được 
anh ấy về đây đấy." 


Sean nói: "Tôi đã bảo rồi mà, đời này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đến Tây Tạng thăm những 
người bạn cùng chung hoạn nạn, chỉ có điều lúc đó đúng là đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, hơn nữa 
còn cả một đám bạn phượt đang chờ tôi nữa. Nhưng rốt cuộc thì lại vẫn bị anh chàng này thuyết 
phục rồi." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Anh biết hết rồi à? " 


Sean nói: "Không rõ lắm, chỉ biết mọi người muốn tìm một nơi cực kỳ nguy hiểm mà cũng vô 
cùng kích thích ở khu vực không người trên đất Tây Tạng. Trương Lập bảo để đích thân anh nói 
ra sẽ đặc sắc hơn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sean này, tôi không thể không nói cho anh biết, nơi chúng ta sẽ đi 
không chỉ là nguy hiểm và kích thích thôi đâu, mà phải nói là cực kỳ nguụ hiểm, có thể mất 
mạng nữa đấy. Hay là, để tôi kể cho anh nghe một số chuyện chúng tôi từng trải qua, rồi anh 
hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quvết định." 


"Không! " Sean nổi cáu, đứng bật dậy nói: "Tôi đã đến Trung Quốc, như vậy có nghĩa là tôi đã 
suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Tuy vẫn chưa rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã quuết tâm 
giúp mọi người một tay rồi. Giống như ở trong rừng rậm nhiệt đới mọi người giúp tôi vậy thôi. 
Vấn đề nguy hiểm đến mạng sống ấy cũng phải lôi ra làm chủ để câu chuyện của chúng ta hau 
sao? Mấy người chúng ta ở đây, có kẻ nào là không mấp mé trên lằn ranh sinh tử rồi chứ? Lẽ 
nào anh cho rằng ra sức vì bạn bè mà cũng phải nghĩ đến chuyện sinh tử của mình sao, hay là 
muốn nói tôi đây không đủ tư cách trở thành bằng hữu của anh? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh nghĩ đi đâu vậy, đương nhiên tôi coi anh là bạn rồi. Hiện giờ, 
đúng là chúng tôi rất cần sự giúp đỡ, tôi cũng rất vui nếu anh gia nhập, nhưng người Trung 
Quốc chúng tôi có tập tục bao giờ cũng đặt bạn bè lên hàng đầu, chính vì vậy mà sự sống chết 
của bạn bè bao giờ cũng quan trọng hơn tính mạng mình rất nhiều. Sean, anh đã cứu mạng tôi, 
có thể nói, lần đó anh đã cứu mạng của cả nhóm chúng tôi cũng không sai. Vì vậu, cùng với việc 
anh dốc sức giúp đỡ chúng tôi, tôi cũng hụ vọng anh có thể biết được nhiều hơn, tình hình của 


Trang 1.295/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng ta phức tạp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều. Sau khi anh hiểu được, hoàn toàn có 
thể chọn ở lại hay là rút lui..." 


Sean mỉm cười: "Không cần nói nhiều nữa, tôi đã tới Trung Quốc, nghĩa là đã đưa ra lựa chọn 
của mình, giờ anh lại bảo tôi chọn lần nữa tức là làm nhục thân phận của tôi đó." Sean nói xong, 
liền nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, nụ cười quú tộc ấy toát lên một vẻ kiên định không gì 
lau chuyển nổi. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng vươn bàn tay to bè của mình ra, nắm chặt 
lấy tau Sean nói: "Tốt lắm, hoan nghênh anh gia nhập! " Trương Lập và Ba Tang cùng lúc vỗ vỗ 
lên hai vai Sean, tỏ ý chúc mừng. 


Lúc đó Sean mới ngồi xuống, thả lỏng người ra nói: "Từ lúc ở rừng Amazon tôi đã biết là các 
anh không chỉ đi mạo hiểm không thôi mà, cứ giấu giấu giếm giếm mãi. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Kỳ thực, khi ấy chính chúng tôi cũng không biết mình tới đó làm gì 
nữa. Còn giấu giếm gì hay không, anh cứ hỏi Trương Lập, Ba Tang cũng có thể làm chứng. Có 
điều, lúc đó cũng may là có anh, nếu không có kinh nghiệm băng rừng của anh, làm sao mà 
chúng tôi ra khỏi đó được chứ. Tôi vốn cũng không có lòng tin lắm vào lần xuất hành này, giờ 
có anh gia nhập, niềm tin của tôi tăng lên nhiều rồi, ha ha... " 


Ba Tang đứng bên cửa số ngoảnh đầu lại nhắc nhở: "Trương Lập, lúc hai người trở về đâu có bị 
ai theo dõi không? " 


"Chắc là không." Trương Lập đáp. 


Trác Mộc Cường Ba cũng ú thức được vấn đề này, liền nói: "À phải, cậu đã biết tình hình lúc nàu 
của chúng ta rồi đúngkhông? " 


Trương Lập lắc đầu: "Giáo sư chỉ nói là rất nguy hiểm, để pháp sư Á La đi thay tôi rồi. Tôi thật 
không hiểu, chẳng lẽ quân du kích thực sự đi khắp thế giới lùng bắt chúng ta hay sao? Cho dù 
pháp sư Á La có hiểu biết về các dụng cụ thời cổ, nhưng về các công cụ hiện đại thì tôi cho rằng 
ông ấu không hơn tôi được, ôi, thật chẳng muốn giữa đường bỏ của chạy lấu người như vậy chút 


Hj 


nào. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Những thứ ấy tốt thế hay sao? Mà cậu cứ canh cánh mãi thế? " 


Trương Lập nói: "Mỗi nước, mỗi khu vực đều có những công cụ rất đặc sắc, tìm hiểu nguyên lú 
của những công cụ ấy, rồi tự mình gia công cải tiến, sẽ có được những công cụ cực kỳ tiên tiến. 
Cường Ba thiếu gia, nếu không tin anh có thể hỏi Sean xem. Sean, đúng không, anh cũng biết 
công cụ ở đó rất tốt mà.” 


Ba Tang nói: "Được rồi, e rằng giờ không phải lúc để ôn lại chuyện xưa hay thảo luận vấn để 
này, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Chiều qua tôi đã phát hiện có mấy tên lén lén lút lút, hình 
như lại sắp có người đến nữa rồi đấy." 


Trương Lập ngạc nhiên: "Không phải vậy chứ anh Ba Tang, liệu anh có lo lắng quá không? " 
Sean cũng nói: "Dọc đường tới đây, chúng tôi cũng có gặp phải chuyện gì đâu." 


Ba Tang đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Hai người không gặp phải chuyện gì, nhưng 
chúng tôi thì có đấy, đủ các loại thế lực, hai người chắc chắn không thể ngờ được đâu. Đi thôi, 


Trang 1.296/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập dìu Cường Ba thiếu gia." 


Trương Lập vừa giúp thu dọn đồ đạc vào túi, vừa hỏi: "Rốt cuộc là thế nào vậy? Cường Ba thiếu 
gia, anh và anh Ba Tang gặp phải chuyện gì thế? " 


Trong một tòa nhà lớn ở Chechnva, một bóng người ẩn mình trong bóng tối trằm ngâm suụ 


tưởng, hồi lâu sau mới nói: "Lại để chúng chạu mất rồi. " 


Chú Thích 


1.Một con sông tại Tanzania. 


Trang 1.297/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 415 - Đoa Phúc &hö Cường 


Một bóng đen khác ở bên trái cất tiếng: "Đám người đi Thượng Hải cũng công cốc rồi à? " 


Bóng đen bên phải đáp: "Đúng vậy, bọn chúng rất cảnh giác, thân thủ và năng lực phản ứng 
cũng vượt xa ước đoán ban đầu của chúng tôi. Đám người nàu không hề đơn giản chút nào đâu! 


Hj 


Người bên trái nói: "Các anh đánh giá người đàn bà đó quá thấp rồi. Lữ Cánh Nam, theo thông 
tin chúng tôi nhận được, cô ta là một giáo quan huấn luyện bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là 
người giỏi nhất của Trung Quốc nữa. Trong vòng ba tháng, cô ta có thể huấn luyện cho một 
người bình thường trở thành đặc công Trung Quốc." Y ngừng lại giâu lát, rồi bổ sung: "Đặc công 
đẳng cấp cao nhất. Sao các anh không thử nghĩ đi, đám người đó đã được cô ta huấn luyện hai 
năm rồi, tất nhiên là không thể coi chúng như người thường được. Vậy nên mới nói, nếu chúng 
ta hợp tác sớm hơn một chút thì đã không để xảy ra lần sơ suất này rồi." 


Người bên phải nói: "Chỉ hai bên chúng ta thôi thì vẫn chưa đủ, tôi còn muốn tìm cách liên hệ 
với thêm nhiều thế lực nữa, bên Nhật đã đồng ý gia nhập, phía Anh, Mỹ thì đợi đã lâu lắm rồi, 
giờ chỉ cần thuuết phục thêm mấy tổ chức lớn ở Đức và Ý. Còn nữa, chúng ta cần phải tìm ra 
được tay súng tối hôm qua nữa, hình như hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng, điều nàu hoàn toàn 
không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Người của tôi báo về, nói hắn là sát thủ chuyên nghiệp, 
tôi đang tính cách điều tra xem ai là kẻ đứng sau thuê hắn." 


Người bên trái nói: "Được rồi, nếu hai tên trùm ở Y và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán, nói 
không chừng chúng ta có thể liên kết được với nhau, không cần mạnh ai nấy làm nữa." 


Thị trấn Tobemori ở nước Anh. 


Merkin đi đi lại lại một cách bất an, không ngừng lầm bẩm: "Ngu xuẩn quá, thực là ngu xuẩấn 
quá... 


Soares cười cười nói: "Cần gì phải phàn nàn mãi thế, dù sao thì cũng là bọn chúng để lộ mình 
cơ mà, chỉ cần chúng ta không bị lộ là được rồi. " 


Merkin nói: "Anh không biết đấu, người của tôi nói, bọn chúng đã có đầu mối mới, chẳng mấu 
nữa sẽ có đột phá rất quan trọng, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Vậu mà đúng lúc ấu, 
anh nói xem, lại tự dưng xuất hiện một đám người như thế, thật không hiểu bọn này nghĩ cái gì 
nữa, sao lại để rò rỉ thông tin được cơ chứ. Xem ra tôi đánh giá năng lực của Lữ Cánh Nam quá 
cao rồi. Giờ thì cả mấy gia tộc lớn, cả mấy chục thế lực như ruồi nhặng ngửi thấy mùi cứt chó, 
bọn nào bọn nấy đều rục rà rục rịch. Tôi nghĩ, rất có thể cấp trên trong tổ chức cũng nhận được 
thông tin rồi, chuyện này... tới lúc đó không còn nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa 
đâu." 


Trên đường, Trác Mộc Cường Ba và Sean kể cho nhau nghe tình hình sau bận chia tay. Sean 
nói, sau đợt thám hiểm rừng rậm nhiệt đới ấy, anh ta bị chấn động tinh thần, về đến nhà cũng 
sa sút mất một thời gian. Khi đó không từ mà biệt cũng vì mình chẳng những không lo được cho 
Trương Lập, Nhạc Dương, ngược lại còn được một cô gái cứu thoát, lòng tự tôn của một nhà 


Trang 1.298/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quý tộc Ăng lê khiến anh ta hết sức xấu hổ. Về sau, có mấy người bạn rủ đi du lịch khắp châu 
Âu một vòng, tâm trạng anh ta mới dân bình thường trở lại, lúc nào cũng luôn nhớ đến những 
người bạn đã cứu mình trong rừng sâu Nam Mỹ, nhưng không có cách nào mà liên lạc được. 
Anh ta còn gửi thông báo lên mạng, nhưng cũng không hề nhận được hồi âm gì. 


Trác Mộc Cường Ba cũng kể hết toàn bộ những gì họ đã trải qua và việc họ đang thực hiện cho 
Sean nghe. Gã đã coi anh ta là người bạn đồng sinh cộng tử, một người bạn đã vượt ngàn dặm 
xa xôi đến giúp mình, một người bạn chân chính. Sean nghe mà trợn tròn mắt há hốc miệng ra, 
tựa như hoàn toàn không thể ngờ mấy người mình tình cờ gặp trong rừng già châu Mỹ lại có 
mục tiêu kinh người đến thế, lại gặp phải những chuyện nguy hiểm chết người đến thế, ngồi 
trên máy bay mà anh ta cứ xuýt xoa không ngớt. Nghe xong, anh ta nói: "Hương Ba La thì tôi 
biết, đó... đó không phải là tiên cảnh chốn nhân gian mà một nhà văn nào đó... tưởng tượng ra 
hay sao? Sao lại... sao lại..." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không, truyền thuyết về Hương Ba La kỳ thực đã có từ thời cổ đại ở 
Tâu Tạng. Tuy không biết nó bắt đầu lưu truyền từ thời nào, nhưng nhiều người tin rằng nó có 
tồn tại, còn có vô số tín đồ dành cả đời mình để tìm kiếm vùng đất bí mật nàu nữa. Nhà văn ấu 
tôi cũng biết, tên là James Hilton, ông ta đi du lịch tới Tây Tạng, nghe được truyền thuyết này, 
rồi mới đem nó viết lại thành một bộ tiểu thuyết du kớ. " 


Trương Lập giơ hai tay ôm lấu đầu, lầm bẩm nói một mình: "Bạc Ba La, Shambhala, Hương Ba 
La, Shangri- la, không ngờ nó còn có nhiều tên như vậy, cái gì mà đại lục Atlantics, trung tâm 
của trái đất, tiên cảnh nhân gian, thánh địa của Phật giáo, Bản giáo, cùng lúc lại có nhiều thân 
phận như thế, nơi này đúng là một câu đốt ” 


Trở về Lhasa, Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển 
bằng điện tử, tay vịn có bắc ngang một tấm ván, bên trên đặt chiếc máy tính xách tay. Mái tóc 
bạc của giáo sư vẫn thế, chỉ có điều trên vắng trán đã thêm mấy nếp nhăn. Tuy rằng mới chỉ 
cách biệt có mấy tháng, nhưng trong mấy tháng này, Trác Mộc Cường Ba đã trải từ chấn động 
đến phẫn nộ, từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại sực tỉnh ngộ trở lại, cảm tưởng thật như hai 
cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Chính là người thầy này và những anh em cùng chung sinh tử 
hoạn nạn đã kéo gã từ không gian tăm tối xám xịt kia trở về với cuộc sống. Giờ đâu, gặp lại ông 
già tóc bạc mà mình tôn kính nhất, bao nhiêu lời chất chứa trong lòng Trác Mộc Cường Ba đều 
ứ lại nơi lồng ngực, chỉ biết ngây người ra nhìn giáo sư Phương Tân như nhìn một người cha. 
Giáo sư khẽ gạt chiếc cần điều khiển ở cạnh tau, đưa xe đầy lại bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, 
nói: "Trở về rồi, hình như cậu gầy đi nhiều đấy." 


"Thầy giáo..." 

"Đặt đồ đạc xuống trước đã, không có ai theo dõi đấu chứ? Người này là..." 

"Sean, tôi đã nhắc với thầy rồi, Sean, đây là thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân." 
"Nào nào nào, ngồi đi, ngồi đi, đừng ngại ngùng như vậy chứ. " 


Sau đó, Trác Mộc Cường Ba giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Phương Tân hết sức vui 
mừng vì có Sean gia nhập. Mọi người lại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Cứ như vậy, Sean đã 
dần dần hòa nhập vào tập thể này. Khí chất quý tộc và thứ tiếng Anh phát âm rất chuẩn của 
anh ta khiến ai cũng có thiện cảm. 


Trang 1.299/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba hỏi mấy người bọn Đường Mẫn ởi đâu. Giáo sư Phương Tân đáp: "Mẫn 
Mẫn đang ở cơ sở huấnluyện. " 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi: "Hả? Vẫn còn huấn luyện nữa à? " 


Giáo sư Phương Tân thở dài nói: "Đây chính là điều tôi muốn nói với các cậu đây. Lần huấn 
luyện nàu không phải dành cho chúng ta, mà là một nhóm người khác, những người bạn mới 
của chúng ta, bao gồm cả tau Vương Hựu kia nữa." 


Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Cái gì? " 


Giáo sư Phương Tân ra hiệu Trác Mộc Cường Ba chớ nên kích động. Trương Lập cũng cười 
cười nhìn gã. Trác Mộc Cường Ba ý thức được, trong thời gian mình bị sa sút trầm luân, có rất 
nhiều chuyện đã xảy ra. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Thời gian trước, để cậu được yên tâm dưỡng thương nên chúng tôi 
chưa nói với cậu. Mới đầu, sau khi đội bị giải tán, chẳng phải người của chúng ta rất thiếu ha 
sao? Tôi đã thuyết phục Hồ Dương, để anh ta giúp tôi kiếm thêm mấy người nữa, tôi cũng liên 
lạc được với vài nhà thám hiểm, sau rồi, khi Nhạc Dương trở lại cũng dẫn theo mấy người bạn 
trong quân đội, cả pháp sư Á La sau khi từ Thượng Hải trở về cũng đi mời thêm một vị đại sư 
trong tôn giáo của ông ấu đến, thêm vào Vương Hựu và anh Sean đây, tổng cộng có mười 
chín... hai mươi, hai mươi mốt người, giờ thì cậu có cả một nhóm đông đảo rồi đấy nhé." 


Trác Mộc Cường Ba ngần người ra. Chuyến đi núi tuyết trở về không thiếu người nào, giờ thành 
ra lại thêm nhiều người như vậy, chuyện này dẫu nằm mơ gã cũng không thể ngờ được. Giáo sư 
Phương Tân lại cười nói: "Bất ngờ đúng không, đến cả tôi cũng không ngờ được nữa là." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Bọn họ vẫn đang huấn luyện à? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp: "Ứm, Lữ Cánh Nam nói tuy họ có căn cơ làm nhà thám hiểm 
rồi, nhưng vẫn cần huấn luyện một cách hệ thống mấy tháng thì mới đạt được trình độ của 
chúng ta lúc đi châu Mỹ, vì vậu ngay từ đầu cô ấu đã đặt ra cho họ một quy trình huấn luyện hết 
sức chỉ tiết, hơn nữa thời điểm đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất, thế nên đợt rồi chúng 
tôi cũng không để họ đi Thượng Hải." 

Trác Mộc Cường Ba sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi: "Đông người như vậy sao? Thầy giáo, thầu 
nói xem, liệu bọn họ có liên quan gì đến những kẻ..." 


Giáo sư Phương Tân giơ ngón tay trỏ lên, nói: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, dẫu sao đã 
mời người ta gia nhập thì cũng phải cho người ta biết mình đi làm gì, người nhiều miệng lắm, tôi 
nghĩ, tin tức chúng ta đi tìm Bạc Ba La thần miếu quá nửa là bị các thế lực ẩn tàng xung quanh 
thăm dò được lúc truyền tai nhau như thế. Chuyến ởi lần này chúng ta không cần nhiều người 
đến thế, Lữ Cánh Nam sẽ khảo hạch họ rất nghiêm khắc. Thực ra, tới giờ đã đào thải đi mất 
năm người rồi, cuối cùng còn lại bao nhiêu thì cũng không rõ. Có điều, từ lúc bắt đầu huấn luyện 
là bọn họ đã hoàn toàn không liên hệ gì với thế giới bên ngoài nữa rồi, giờ chỉ cần chúng ta cẩn 
thận, vòi bạch tuộc của những thế lực kia chắc cũng không thể tìm thấy chúng ta được đâu." 


Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra nói: "Chẳng trách khi tôi kể lại yêu cầu của Vương Hựu, Mẫn 
Mẫn và Nhạc Dương đều cảm thấy để Vương Hựu gia nhập với chúng ta cũng không vấn đẻ gì, 


Trang 1.300/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất định là họ nghĩ vừa khéo để anh ta cũng tham gia huấn luyện luôn." Gã chợt quay đầu lại 
hỏi Sean: "Anh thấy con người tau Vương Hưựu đó như thế nào? " 


"Vương Hựu? " Sean nghi hoặc hỏi, rồi nhanh chóng hiểu ra, đáp lời: "Mọi người đang nói đến 
tau Vương Hựu cùng đoàn phượt với chúng tôi ở châu Mỹ phải không? ” 


"Phải. Chúng tôi cứu anh ta ra khỏi địa cung Mava, mà anh ta thì nhặt được ở đó một tấm gương 
đồng cổ có liên quan tới Bạc Ba La thần miếu. Giờ anh ta đang lấu tấm gương đó ra uy hiếp 
chúng tôi, đòi tham gia vào đoàn tìm kiếm thần miếu này." Trác Mộc Cường Ba nửa đùa nửa 
thật thuật lại vắn tắt sự việc. 


Nét mặt Sean lộ vẻ hoang mang: "Việc này, kù thực cũng không thể nói chắc được. Anh biết 
đấy, dân phượt bọn tôi chủ yếu đều tụ tập với nhau trên mạng, mà lúc đó chúng tôi cũng không 
ngồi chung một thuyền. Tôi chỉ nhớ anh ta đi khá gần với Qite, đều là người châu Ä cả mà." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Phải rồi, nhắc đến Vương Hựu, còn một chuyện nhỏ cần nói với cậu. 
Tay Vương Hựu đó vẫn chưa tham gia huấn luyện đâu. Anh ta nói, cần một lời hứa của cậu 
trước đã. Anh ta cho rằng, cậu là loại người hứa một lời nặng cả ngàn vàng, người khác thì dù 
hứa hẹn hay kú hợp đồng gì anh ta cũng cảm thấy không đáng tin cậu." 


Trác Mộc Cường Ba liền hỏi: "Còn tấm gương đồng kia? " 
Giáo sư Phương Tân gượng cười đáp: "Đương nhiên phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã." 


Trong lúc Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đối thoại, hai hàng lông mày của Sean 
nhíu lên, nhưng rất khó nhận ra, chỉ có Ba Tang liếc mắt nhìn thấu. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi vẫn cảm thấy, mạo muội để Vương Hựu gia nhập là quá nguụ 
hiểm, tôi có cảm giác lúc đến tìm tôi biểu hiện của anh ta hình như rất nôn nóng, không biết là 
có mục đích gì khác nữa không. Tấm gương đồng ấy thực sự quan trọng đến vậy sao? " 


Giáo sư Phương Tân bật chiếc máy tính xách tay để trên tấm gác phía trước chiếc xe lăn lên, 
nói: "Nhìn cái này đi, còn nhớ không? ” 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba vây thành một vòng cung, nhìn chằm chằm vào màn hình 
máy tính của giáo sư. Hình ảnh trên đó trông thật hùng vĩ mà thần bí lạ thường, toát lên sắc thái 
địa phương rất nồng đậm. Trác Mộc Cường Ba làm sao mà quên được, đây chính là hình vẽ trên 
bốn bức vách cung điện của Tử thần trong tầng thứ năm của địa cung Maywa. Ba người còn lại 
đều mới lần đầu tiên trông thấy, thảy đều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát ra khí thế hừng 
hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói: "Chú ú nhìn kỹ nhé, bức tranh này, cả bức này, bức này nữa..." 
Ông nhích ngón tay, liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức không có biểu 
tượng cụ thể, một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài, 
còn cả những hình mà không ai hiểu gì có đánh dấu chấm đen nữa. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Mới đầu, tất cả các chuyên gia về Mava đều không lưu ý là mấy bức 
hình này có gì khác biệt, thế nhưng, khi dịch đến đoạn cuối của bài văn khắc trong mộ thất, thì 
họ liền phát hiện ra một vấn đề. Trong văn bản khắc có một từ được nhắc đến rất nhiều lần, các 
chuyên gia đã dựa theo ký hiệu suụ đoán, có lẽ có thể dịch là "tia sáng"; cũng có chuyên gia đưa 
ra giả thiết, nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu đó có thể là "tia sáng bị ngăn cách"; ngoài việc 
xuất hiện rất nhiều lần, từ nàu còn được gắn liền với vị thần Nadimuke mà người Mava tôn sùng 


Trang 1.301/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa. Đến giờ, các chuyên gia vẫn chưa thể lú giải được hàm nghĩa chân thực của nó. Nhưng thực 
ra, với các đầu mối chúng ta hiện đang nắm trong tau, trực tiếp dịch tổ hợp ký hiệu ấu ra, có lẽ 
chính là... "phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu! "" 


Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi: "Cũng có khả năng là nghĩa khác đúng không? Sao có thể 
đoán định chính là..." 


Giáo sư Phương Tân xua tay ra hiệu gã ngừng lại, nói tiếp: "Cậu nghe tôi nói hết đã. Còn một 
nguyên nhân nữa khiến đoạn văn dịch này trở thành nút thắt cổ chai trong quá trình phiên dịch 
của các chuyên gia về Mava. Khi các chuyên gia dịch đoạn văn tự khắc này, một mặt họ đối 
chiếu với một số văn bản mẫu, và tìm kiếm những ký hiệu tương tự, mặt khác, họ phát hiện ra, 
khi khắc đoạn văn này trong mộ, người Mava cũng khắc xung quanh bốn bức tường các hình vẽ 
đối ứng với nó. Đem so sánh những hình vẽ này và bài văn khắc, có rất nhiều đoạn khó dịch liền 
trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng, riêng đoạn nói về thần Nadimuke và phong ấn tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không hề có các hình vẽ đối ứng, vì vậy mới trở thành câu đố 
khó giải trong mắt các chuyên gia về Mava. Trước hôm các cậu đi Moscow một ngày, người bạn 
chuwên gia của tôi mới sực nhớ ra, trong đống ảnh tư liệu về các bức bích họa tôi gửi cho anh 
ấu, có vài bức chỉ có hoa văn mà không có nội dung gì thực tế. Đồng thời, anh ấy cũng nghĩ đến 
một câu chuyện khác nữa, đó là chuyện một nhà khảo cổ học người Anh nghiên cứu tấm mặt nạ 
bằng ngọc xanh của vua Maua, Pakal. Ông ta cho rằng, bên trong tấm mặt nạ này còn ẩn chứa 
nhiều thông tin, chứ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nên quyết chí vén bằng được 
tấm màn bí mật của tấm mặt nạ ấy. Sau khi thử nghiệm rất nhiều phương pháp, sự chú ý của 
nhà khảo cổ học tập trung vào những chấm đen nhỏ đặc biệt, nhìn như để đánh dấu trên nắp 
quan tài..." Nói tới đây, giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba xem gã có ấn 
tượng gì không. 


Trác Mộc Cường Ba giật mình chấn động. Đương nhiên là gã có ấn tượng. Tất cả mọi thứ trong 
địa cung ấy đều để lại trong gã một ấn tượng sâu sắc, dĩ nhiên bao gồm cả những hình vẽ nhìn 
không hiểu, nhưng có những điểm đen nhỏ rất nổi bật làm dấu ấu. 


Giáo sư Phương Tân tỏ ra rất hài lòng trước phản ứng của Trác Mộc Cường Ba: "Có ấn tượng 
đúng không, những hình ảnh chúng ta ghi lại được trong cung điện của Tử thần ở địa cung Maua 
cũng có điểm tương đồng như vậy. Khi đó, nhà khảo cổ học kia chợt nảy ra một linh cảm lạ 
thường, ông ta bèn chụp lại những hình ảnh được đánh dấu đó, chia ra thành từng mảng nhỏ 
một, rồi xử lú bằng tia X, khiến những bức hình chụp thực thể vốn không thể nhìn xuyên qua 
thành hình ảnh trong suốt ánh sáng có thể xuyên qua được, giống như thế này đây..." 


Giáo sư Phương Tân ấn mấy nút trên bàn phím, chọn ra hai bức hình không rõ nội dung hàm 
chứa điều gì, sau khi máy tính xử lý, chúng liền trở nên trong suốt như tấm phim chụp X%- quang. 
Giáo sư vừa thao tác, vừa giải thích: "Sau đó, nhà khảo cổ học người Anh ấy chồng những tấm 
hình có kú hiệu đánh dấu tương đồng lên nhau..." Cùng với thao tác điều khiển của giáo sư, hai 
bức hình trong suốt đã xếp chồng lên nhau. Một màn kỳ dị liền hiện ra trước mắt mọi người, hai 
bức hình vốn không thể nhìn ra nội dung biểu đạt điều gì, sau khi xếp chồng lên nhau, liền hình 
thành một bức hình mới hoàn toàn khác, phần đổ bóng của bức hình thứ nhất được hoa văn của 
bức hình thứ hai lấp vào, chỗ trống trong bức hình thứ hai lại được hoa văn của bức thứ nhất 
chiếm cứ, hai bức hình đã ghép lại một cách hoàn mỹ. 


Trong bức hình mới này, quốc vương cầm trong tay câu gậy hình rắn tượng trưng cho hoàng 


Trang 1.302/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quyền, nhưng lại đứng ở bậc thang phía dưới, bên trên có một người ăn mặc hết sức k dị, trịnh 
trọng đưa cho nhà vua một vật tròn tròn sáng lấp lánh. Các bộ hạ của nhà vua đều chia ra đứng 
hai bên trái phải, thần thái nghiêm túc, những người quò rạp mình phía dưới nữa chắc có lẽ 
thuộc tầng lớp thấp kém hoặc nô lệ. 


"Đâu... đâu là..." Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến nói không nên lời nữa. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không chỉ có vậy, còn có thể thế nàu nữa..." Nói đoạn, ông xoay 
chuyển hai bức hình mười lăm độ, hình ảnh đổ bóng lại lập tức tạo ra một bức hình mới. Nhà 
vua nhận lấy hình tròn ấy, hôn lên mũi giàu của người ăn mặc trang sức kỳ dị kia. Lại xoay thêm 
mười lăm độ nữa, hình ảnh chuyển thành quốc vương Mava đặt hình tròn ấy trước ngực, tỏ ra vô 
cùng cung kính nghiêm trang, như đang trịnh trọng thề độc gì đó vậu. Hai bức hình đặt chồng 
lên nhau, sau khi xoau chuyển liên tiếp, không ngờ lại còn tổ hợp ra được nhiều hình ảnh đến 
vậu. Trí tuệ của người Mava lại một lần nữa khiến mấy kẻ sống trong thời hiện đại nàu kinh ngạc 
mãi không thôi. 


Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc hỏi: "Sao lại làm được thế này? " 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Với tri thức ngày nay của chúng ta, đem hai bức hình trong suốt xếp 
chồng lên nhau để tạo ra hình ảnh mới cũng không có gì lụ kỳ cả. Đó được gọi là ảnh xếp 
chồng, một trong những kỹ xảo đặc biệt thường dùng trong điện ảnh những năm tám mươi, chín 
mươi. Nhưng từ một nghìn năm trước, người Mava không hề có các thiết bị tạo ra hình ảnh 
trong suốt đã làm cách nào để thực hiện được, thì chúng ta không thể hiểu nổi, đâu chỉ là một 
câu đố nhỏ trong vô số câu đố mà người Mava để lại cho đến tận ngày nay mà thôi. Chúng ta 
cũng không cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu trí tuệ của người Maya làm gì. Chắc mọi người 
đều hiểu rõ mục đích của tôi khi cho mọi người xem những bức hình này, à, ở đây còn hai bức 
nữa, xem xong sẽ hiểu rõ hơn." 


Giáo sư Phương Tân lại điều khiển máy tính chọn ra hai bức hình có ký hiệu tương đồng, dùng 
máy tính xử lú hình ảnh rồi xếp chồng lên nhau. Lần này, những hoa văn rối loạn thoạt nhìn tựa 
như không hề theo bất cứ quy luật nào được tổ hợp lại, hiện lên hết sức rõ nét. Một đám người 
Mava, đang đặt vật hình tròn đó vào phần trên của một gian mật thất, khảm ngược vào vách 
tường phía trên, đồng thời cánh cửa đá hình tam giác bên cạnh đã minh chứng rất rõ ràng, đó 
chính là cánh cửa cấm kụ trong địa cung Ahezt. Xem tới đây, Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ú của 
giáo sư Phương Tân, ba người còn lại thì chỉ lờ mờ đoán được đại khái. 


Giáo sư Phương Tân chỉ vào bức hình nói: "Nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này, các 
chuyên gia đã dịch được 90% bài văn khắc trong địa cung rồi, vì vậy, dựa trên các thông tin 
chúng ta thu thập được từ trước đến giờ, có thể khẳng định rằng, tấm gương đồng trong tau 


Vương Hựu kia, chính là "Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu" mà nghìn năm trước sứ giả Cổ 
Cách vượt đại dương, mang đến châu Mọi " 


Tất cả đều ngẩn người ra. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Giáo 
sư Phương Tân lại nói với Trác Mộc Cường Ba: "Nếu cậu cho rằng những thông tin lấy được 
trong địa cung Mava vẫn chưa đủ để chứng minh, tôi còn một chứng cứ trực tiếp hơn nữal " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Là chứng cứ gì vậy? ” 


Giáo sư Phương Tân đáp: "Chẳng phải cậu vẫn không hiểu tại sao Vương Hựu lại biết chúng ta 


Trang 1.303/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đang đi tìm Hương Ba La 1 còn gì? Đáp án, chính là ở trên tấm gương đồng đó. Còn nhớ những 
kú hiệu Tạng cổ mà chúng ta không thể lú giải được ở mặt sau tấm gương không? Cậu có biết, ý 
nghĩa của những dòng ấy sau khi dịch ra là gì không? Đoạn k hiệu ấu tuy rất dài, kỳ thực dịch ra 
lại chỉ có một câu, "Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám". Chuyện này, tôi đã chứng thực với 
Vương Hựu rồi. Còn một điểm nữa tôi có thể nói với cậu, trên thế gian này, người có thể đọc 
được loại kú hiệu Tạng cổ này chỉ còn không quá ba người, mà một trong số đó, chính là Đức 
Nhân lão gia, cha cậu đấu." 


Đến giờ Trác Mộc Cường Ba mới hoàn toàn tin phục, đồng thời cũng sực hiểu ra, chẳng trách 
lần đầu tiên nhìn thấy những kú hiệu đó gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, trên tấm thanga 
màu đen, đoạn ký lục liên quan đến nghi thức người Qua Ba cổ sống chung với sói, chính là 
dùng loại kú hiệu thoạt nhìn tưởng giống tiếng Tạng cổ mà thực chất lại hoàn toàn khác nàu 
chép lại. 


Cả Sean cũng không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau, kinh ngạc kêu lên: bồi thần kỳ quá, đúng 
là không thể nào tưởng tượng nổi. Thứ mọi người đã bỏ sót ở châu Mỹ, giờ lại trở về tay rồi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chính vì nguyên nhân này, chúng ta không thể không thỏa thuận với 
tay Vương Hựu đó, đành phải đáp ứng yêu cầu của anh ta thôi. " 


Thấy Trác Mộc Cường Ba ngây ra, giáo sư Phương Tân lại nói: "Nào, chắc là sớm lấy được "Tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu" đó thôi, chúng ta tạm gác sang một bên đã, giờ thì xem đến số 
tài liệu các cậu gửi về nhé. Tuy vẫn chưa dịch lại, nhưng chỉ riêng bức hình này thôi đã cho 
chúng ta khá nhiều thông tin rồi. Cường Ba à, cậu nhìn thử tấm bản đồ này xem, nhìn thử xem 


có nhận thấy được điều gì không? " 


Trác Mộc Cường Ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng Quốc xã ấy. Tuy không hiểu 
những địa danh chú thích trên đó, nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng 
gặp ở đâu. Hồi lâu, gã mới ngần ngừ nói: "Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, đây là...? " 


Giáo sư Phương Tân cười cười nói: "em một tấm bản đồ khác này xem." Kế đó, ông liền điều 
khiển máy tính bật ra một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, 
kêu lên: "Ô, bản đồ A Lụit " 


Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc, Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã 
nhận ra ngay tấm bản đồ của quân Đức chính là bản đồ khu vực A Lý, mạch núi mạch sông đều 
chuẩn xác đến kinh người. 


Chú Thích 


1.Shangri- la hay Hương Ba La đều là một. 


Trang 1.304/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 16 - Đắp Đê Và Dẫn Dòng 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, tấm bản đồ này được quân Đức đồn trú ở Tây Tạng vẽ ra, 
nên tôi đã nghĩ nhất định là một nơi nào đó ở Tây Tạng. Sau khi so sánh với bản đồ Tây Tạng 
và các quốc gia xung quanh, tôi liền lập tức nhận ra địa phương trên tấm bản đồ này là nơi nào." 


Ba Tang và Sean cùng chúi đầu vào quan sát. Giáo sư lại chỉ lên tấm bản đồ nói: "Mọi người 
xem ởi, chỗ có chú thích số "3” này, cũng chính là căn cứ địa số 3, hết sức rõ ràng rồi đúng 
không? " 


Nhịp tim Trác Mộc Cường Ba không khỏi đập loạn lên, gã nói: "Đây, đây chính là vị trí của di 
chỉ vương triều Cổ Cách! " 


Ba Tang và Trương Lập đồng thanh thốt lên: "Hóa ra là ở đây! " Sean tò mò hỏi: "Đây là nơi 
nào thế? " 


Giáo sư Phương Tân liền giải thích: "Như vậy, tấm bản đồ này ít nhất cũng giải đáp cho chúng ta 
được một phần mệnh lệnh trên hộp thuốc lá, cấp trên yêu cầu họ trở lại căn cứ địa số 3, tìm 
thấu, và giải dịch. Ở đâu nói là trở lại, cũng có nghĩa là, bọn họ cũng giống như chúng ta vậu, 
không phát hiện ra bất cứ lối đi nào trên đỉnh núi, tên lính Quốc xã đó chắc là lọt vào khu vực 
băng đứt gãy trên đường trở về. Thượng cấp yêu cầu họ trở lại Cổ Cách để tìm kiếm cái gì? Giải 
đọc cái gì? " Đưa mắt nhìn ba người đang trầm ngâm suy nghĩ và vẻ mặt hoang mang của Sean, 
giáo sư Phương Tân lại nói: "Chúng ta có thể đưa ra giả thiết thế này, sau khi có được bản đồ 
của Morton Stanley, quân Đức mới đến Tây Tạng. Vậy thì, nguyên nhân dẫn đến hành trình này 
tuyệt đối không thể chỉ là một tấm bản đồ không thôi. Chắc chắn bọn họ còn có được những 
đầu mối khác của Morton Stanlev để lại. Đó là đầu mối gì được chứ? Liệu có thể nào là k lục 
của Morton Stanley về chuyến hành trình đến Tây Tạng hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ý của thả là... là... a, tôi hiểu rồi! Nếu quân Đức biết được Morton 
Stanleu phát hiện ra tấm bản đồ ấy ở trong mật thất Cổ Cách, hơn nữa còn biết được trong mật 
thất đó vẫn còn một cái hộp chưa bị lấy đi, sau khi lần theo bản đồ của Morton Sfanleu mà 
không tìm được lối vào, họ liền nghĩ đến việc trở lại Cổ Cách lấu chiếc hòm còn lại, cũng chính 
lạ..." 


“Tấm bản đồ ở trong tay chúng tai " Ba Tang và Trương Lập đồng thanh nói. 
Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Có thể giả thiết là như vậu." 


Trác Mộc Cường Ba kích động thốt lên: "Như vậy có nghĩa là, chúng ta đã nắm trong tay tấm 
bản đồ duy nhất dẫn đến Bạc Ba La thần miếu? " 


Giáo sư Phương Tân ngần ngừ nói: "Có thể nói như vậy, nhưng... vấn để cũng chính là ở đây, 
tấm bản đồ này..." Ông nói tới đâu, trên màn hình máu tính liền hiện ra tấm bản đồ da sói mà 
họ tìm được trong mật thất ở di chỉ Cổ Cách, chính là tấm bản đồ nhìn như bản đồ chỉ tiết mạng 
lưới giao thông thành phố Bắc Kinh. "Thực sự không có cách nào phá giải, ban đầu tôi vẫn còn 
cần thận chỉ gửi đi một phần, về sau đánh liều một phen, gửi hết toàn bộ bản đồ này cho các 
chuyên gia phá giải mật mã hình ảnh, có thể hỏi ý kiến được ai đều hỏi hết cả rồi. Cả Lữ Cánh 


Trang 1.305/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nam cũng phản hồi, rằng các chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng cả đời ấy đều không thể tìm ra 
được gì trên tấm bản đồ này. Kết luận của tất cả các chuyên gia giống hệt như nhau, không có 
tấm bản đồ chỉ dẫn phương hướng nào lại vẽ như thế cả. Mười vị thì có đến tám vị không chịu 
tiếp tục đi sâu nghiên cứu tấm bản đồ này nữa, chỉ vừa nhìn qua đã nói ngay với tôi, đâu rõ ràng 
là bản đồ giả. Vì vậy, đầu mối của chúng ta cũng đến đây là đứt quãng.” 


Trác Mộc Cường Ba lại quan sát thật kỹ một lần nữa, những đường nét chằng chịt như tơ nhện 
phân bố khắp tấm bản đồ, khá nhiều đường còn được tô màu, bên cạnh có những ký hiệu kỳ 
quái, trên cả tấm bản đồ không hề có bất cứ văn tự nào. Những ký hiệu đó mang tính hình 
tượng rất cao, hoàn toàn khác với tiếng Tạng cổ, cũng có thể nói, những hình ấy là vẽ một số 
loài động vật trừu tượng cũng không sai. Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa chìm vào giữa vùng 
mê hoặc mịt mờ. Trước mắt, chỉ riêng về kú hiệu văn tự bọn gã đã tiếp xúc với bốn, năm loại 
khác nhau rồi, nhưng chỉ hiểu được một ít tiếng Tạng cổ, còn văn khắc Mawa, những kú hiệu 
hình vẽ Mava, ký hiệu văn tự của người Qua Ba (cũng tức là nhữngkú hiệu ở mặt sau tấm gương 
đồng và tấm thanga có nói đến việc người Qua Ba sống chung với sói). Còn những kú hiệu động 
vật trừu tượng vô số ở trước mắt gã đây, tất cả cứ xoay chuuển, bay lượn không ngừng trong tâm 
ID 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nét mặt nặng nề, nói: "Cũng có 
nghĩa là, tuy chúng ta đã phát hiện ra tấm bản đồ duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu, nhưng tất cả đầu mối đều dừng lại ở hai thứ này, nếu không thể phá giải được thông tin 
ẩn chứa bên trong chúng thì cũng chẳng thể biết được điều gì hơn nữa, có phải vậy không, thầu 
giáo? " 


Giáo sư Phương Tân gật gật đầu: "Có thể nói như vậu." 


Trương Lập nhắc nhở: "Liệu có giống như các hình vẽ của người Maya, kỳ thực tấm bản đồ nàu 
không giống như vẻ bề ngoài của nó, thông tin thực sự vẫn còn ẩn tàng bên dưới nữa? " 


Giọng khàn khàn của Ba Tang cất lên: "Nhưng chúng ta không có tấm bản đồ gốc, cho dù có 
đúng là vậy thì cũng làm gì có cơ hội nghiên cứu chứ.” 


Giáo sư Phương Tân điểm đạm: "Về điểm này thì có thể yên tâm. Từ sau khi chúng ta ở Đảo 
Huyền Không tự trở về, các chuyên gia về Tâu Tạng đã sử dụng tất cả các phương pháp kiểm 
tra một cách triệt để hai tấm bản đô da sói đó rồi. Sau khi dùng đủ các phương pháp hóa học, 
quang học, thanh học, điện từ học, ảnh tượng học, kú hiệu mật mã và hình hành trừu tượng ám 
thị học, kết luận rút ra đều như nhau. Đây là hai tấm bản đồ vẽ tau, ngoài việc dùng các màu sắc 
khác nhau để đánh dấu một số đoạn đường, cả hai tấm bản đồ đều không hề được xử lự đặc biệt 
gì, chúng ta thấu nó như thế nào, thì nó là như thế ấu." 


Sean cũng lên tiếng: "Cũng có nghĩa là, mấu chốt để giải mã tấm bản đồ nàu nằm ở nội dung 
của nó, tất cả bí mật đều ẩn giấu bên trong những hình vẽ này thôi? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những đường nét ấy, dần dần, cảm giác cả tấm bản đồ dường như đã 
hóa thành một mặt người nhìn gã cười chế nhạo. Giờ đây đầu mối quan trọng nhất đã ở trong 
tau, nhưng làm sao mới phá giải được lại trở thành một vấn đề lớn. Bọn họ về thực chất chẳng 
khác nào người mù đọc sách, đến cả các phương pháp giải mã cơ bản cũng không nghĩ ra được. 


Trang 1.306/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân thấy Trác Mộc Cường Ba mặt ủ mày chau, liền an ủi: "Thư giãn đi một 
chút, sẽ có cách thôi. Chỉ tìm đầu mối trên tấm bản đồ này vẫn chưa đủ đâu, muốn giải mã được 
thông tin ẩn chứa trong nó, còn thì phải làm mấy việc nữa. Đầu tiên, đó là tận dụng hết khả 
năng thu thập thông tin liên quan đến Shangri- la và những danh xưng khác đã được biết đến 
của nó, xét cho cùng đó cũng là những thông tin bề mặt có thể tìm được. Thứ hai, chúng ta cần 
nhanh chóng có được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trong tay, đây là một đầu mối nguyên 
bản mà chúng ta có được, nói không chừng nó có thể là chìa khóa để giải mã bản đồ cũng nên. 
Thứ ba, chúng ta cần đi sâu vào tìm hiểu các thông tin về tôn giáo thân bí của pháp sư Á La. Từ 
những nơi chúng ta đã đi qua, và các thông tin có được cho tới hiện giờ, đã không thể dùng ba 
chữ "không đơn giản" để hình dung tôn giáo này nữa rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam đã nói với mình trong phòng bệnh tối hôm 
đó, hiểu rằng đó là một tôn giáo bí mật, bọn họ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho 
người ngoài, gã khe khẽ lắc đầu nói: "Được rồi, vậy bước đầu tiên của chúng ta chính là lấy tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu, hụ vọng có thể nhanh chóng tìm ra bí mật ấn chứa bên trong 
tấm gương đồng ấy." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Nhưng có một điểm này tôi cần phải nói trước với cậu, Cường 
Ba à. Cái tau Vương Hựu đó, anh ta là một thương nhân rất lý trí, anh ta hiểu rất rõ mình đang 
làm gì. Từ thái độ của anh ta có thể thấu rằng, dù cho có chết, anh ta cũng nhất định phải chết 
ở Shangri- la đấu. Trong lúc đàm phán, cậu cũng phải giữ vững lý trí. Có hiểu ý tôi không? " 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ nói: "Hiểu rồi, nếu anh ta thích tới đó tự tử, tôi cũng không thể 
thay đổi ú chí của một con người được. " 


Sean và Trương Lập không rõ lắm về việc của Vương Hựu, hỏi han một hồi mới vỡ nhẽ. Sean 
nói: "Ô, thì ra là như vậy, nói thế thì, tất cả những người nghe nói đến nơi ấu đều muốn đến đó 
rồi? Nhưng tôi có một chủ ý thế nàu, mọi người có biết câu chuyện về người chèo thuyền và núi 
vàng không? Người ta phát hiện ra quặng vàng ở một bang nào đó trên đất Mỹ, vô số người ùn 
ùn kéo đến đào vàng, nhưng ở đó lại có một con sông rất rộng, mà trên sông cũng không có 
thuyền bè gì. Một người đào vàng lập tức từ bỏ ú định đào vàng của mình, anh ta lấy hết vốn 
liếng ra mua một con thuyền, chuyên chở người qua sông, thu tiền rất đắt. Bất kể những người 
đào vàng ấy có được vàng thật hau không, nhưng ngườichèo thuyền ấu vẫn giàu có hơn tất cả 
bọn họ. Tình huống của chúng ta lúc này, hình như cũng rất giống vậy, chi bằng dứt khoát mở 
luôn một công tụ du lịch cho rồi, đằng nào cũng có bao nhiêu người muốn đi như vậu cơ mà. 
Muốn đi thì cứ việc, chúng ta đứng ra thu phí, vừa hay có thể giải quyết được vấn để tài chính, 
còn bọn họ có tìm được nơi ấy hay không, đến rồi có tìm được thứ bọn họ muốn hay không lại 
là chuyện khác. " 


Sean tự nhận thấy đây là một kiến nghị không tồi chút nào, nhưng sau khi dứt lời, bỗng phát 
hiện những người khác đều tròn mắt lên nhìn mình đầy kinh ngạc, không khỏi hơi có chút lo 
lắng: "Tôi, tôi nói sai gì à? " 


Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Phương Tân là người đầu tiên lên tiếng: "Xem ra, chúng ta cần 
phải thau đổi phương thức tư duy rồi." Trong lòng ông lại thảm nhủ: "Cuối cùng cũng có người 
đề ra phương án này, anh bạn, kế hoạch của anh cuối cùng cũng tiến lên bước đầu tiên rồi, con 
đường này, thực sự rất nguy hiểm đấy. Cường Ba à, thứ lỗi cho tôi, lần này không thể cho cậu 
biết chân tướng được. " 


Trang 1.307/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba vỗ mạnh lên vai Sean, nói: "Chỉ có anh mới nghĩ đến chuyện này thôi đấu, 
Sean ạI ” 


Vốn ban đầu, Trác Mộc Cường Ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập 
hợp thành một nhóm nhỏ, bí mật đi tìm Bạc Ba La thần miếu, cho dù có tìm bạn bè giúp sức thì 
cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương án "mua thuyền thu phí”. Cũng chính vì nguyên nhân nàu, 
khi Vương Hựu để nghị ủng hộ tài chính để đổi lấy một chân trong đoàn đi Shangri- la, Trác 
Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt ngay lập tức. 


Khi đối mặt với nhóm của Merkin, bọn họ cũng có thái độ bất hợp tác, hai bên đã ngấm ngầm 
giao tranh, đồng thời trong quá trình tranh đoạt đầu mối ấy, dường như họ đã là kẻ chiến thắng 
cuối cùng. Có điều, rốt cuộc Merkin đã nắm được những đầu mối gì, họ lại hoàn toàn không hề 
hay biết. 


Sau khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, thế lực các phương ùn ùn kéo đến như nước thủy triều, theo bản 
năng, bọn họ chỉ muốn né tránh. Có điều, đối với một nhóm người thiếu thốn cả tài chính, nhân 
lực và vật lực như họ, muốn tránh khỏi những thế lực hiện diện ở khắp nơi ấy đâu phải chuyện 
dễ. Biết được núi vàng ở đâu, tự nhiên sẽ có người muốn đến đó đào vàng, lúc này áp lực đối với 
những người duy nhất có phương tiện qua sông như bọn họ sẽ chỉ mỗi lúc một lớn thêm. 


Giờ đây bọn họ đang phải đối mặt với tình hình tựa nước lũ tràn về. Khi trên đê xuất hiện một lỗ 
hồng cá biệt như Merkin, họ có thể dùng cách bít trám, đắp lại để bổ khuyết. Thế nhưng, nước 
lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê đã ở ngay trước mắt, cứ tiếp tục đắp thêm thế này thì 
thật lực bất tòng tâm. Được giáo sư Phương Tân chỉ dẫn, Trác Mộc Cường Ba đã từng giả điên 
giả ngốc, nhưng các thế lực kia hiển nhiên vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, do đó bọn 
họ đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Hơn nữa, trong tình hình nước lũ không có vẻ gì 
là muốn rút đi này, tiếp tục đắp đê rõ ràng không phải là cách hay, kiến nghị của Sean vừa khéo 
có thể phá được cục diện bị động. Khi nước lũ sắp làm vỡ đê, thế không thể dừng được nữa, 
khơi thông dẫn dòng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, như vậu vừa có thể dẫn được dòng lũ đi, 
tránh được họa ngập úng, mà khi dòng nước lũ đã ở trong kênh dẫn nước, hướng đi của nó sẽ 
do người đào kênh quyết định. 


Trương Lập không đồng ý, nói: "Lẽ nào, chúng ta cũng cho các thế lực khác nhập hội hết sao? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: "Không, đương nhiên là không, nhưng kiến nghị của Sean lại 
có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đeo bám nhằng nhẫng của chúng." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu làm tốt, đúng là còn có thể bù đắp được sự thiếu thốn về mặt tài 
chính của chúng ta." 


Trương Lập vẫn không hiểu: "Rốt cuộc mọi người đang nói gì đấy? Sao tôi càng nghe càng thấu 
hồ đồ vậy nhỉ? " 


Ba Tang so sánh một cách hình tượng: "Giờ đây, các thế lực đó đều như một lũ chó điên, bọn 
chúng nhìn chằm chằm vào chúng ta, không phải vì chúng ta đã chọc giận chúng, mà vì trong 
tay chúng ta đang cảm khúc xương. Nếu chúng ta ném khúc xương ấy đi... Hừ, " Ba Tang cười 
lạnh lùng nói: "Lúc đó, sẽ được xem chó cắn nhaul ” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Hơn nữa, khi chúng ta đã nắm trong tau hai đầu mối quan 


Trang 1.308/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trọng nhất là tấm bản đồ chính xác duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi, vậy thì, 
đem các tài liệu ghi lại được trong địa cung Mava và Đảo Huyền Không tự ra bán cho bọn họ 
cũng có hề gì? " 


Sean thốt lên: "Mọi người giỏi quá, chủ ý nàu còn hay hơn của tôi nữa." 


Năm người lại thương lượng thêm một hồi, cho rằng phương pháp này quả thực rất khả thi, định 
đợi tất cả đến đông đủ rồi sẽ thảo luận cách thức thực hiện cụ thể. Cuối cùng, giáo sư Phương 
Tân nói: "Được rồi, mọi người đã bôn ba cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta bàn tới 
đây thôi, ngày mai có lẽ Lữ Cánh Nam sẽ liên lạc với tôi. Cường Ba à, ngày mai cậu chọn lúc 
nào đó nhanh chóng gặp mặt tay Vương Hựu kia lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đâu. 
Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quang điện học nữa." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Được, ngày mai tôi sẽ đi tìm Vương Hựu luôn.” 


Trương Lập nói: "Đợi chút đã, giáo sư, gói hàng chúng tôi gửi từ nước ngoài về đâu? Tôi muốn 
lấu ra cho Cường Ba thiếu gia xem, để mọi người biết công cụ chúng tôi đi mua về tốt như thế 
nào. ˆ 


^* TƯ 


Giáo sư Phương Tân bật cười "kha kha”" nói: "Đều ở bên trong cả, theo tôi. 
Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Cái gì? Đều gửi về qua đường bưu điện sao? " 
Trương Lập ngoẹo đầu nói: "Chúng tôi mua toàn linh kiện điện tử, toàn là đồ hợp pháp cả đấy." 


Cả bọn đi theo giáo sư Phương Tân vào nhà trong, thấy trên bàn đặt mấy bọc hàng, nhìn bề 
ngoài đều không lớn lắm. Đây có lẽ chính là những trang bị mà mấy người bọn Trương Lập đã 
dựa theo quyển nhật kú của Đường Thọ đi khắp nơi chọn mua về. Trương Lập lấy làm thích thú 
xông đến bên chiếc bàn, thành thạo bóc bao bì. Lúc lấy các món đồ bên trong ra, anh dường 
như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Các loại thiết bị bàu đầu một bàn trước mặt 
bọn Trác Mộc Cường Ba, có cái nhận ra được, có những cái không ai biết là gì, công dụng như 
thế nào. 


Trương Lập giới thiệu từ trái sang phải: "Giàu hút lực, một trong những trang bị thường dùng 
nhất của chúng ta, giảm chấn hình vòm, trợ lực đàn hồi cực mạnh, cái này thì không cần giới 
thiệu nhiều nữa, đây là sản phẩm tốt nhất, nhưng không phải của Mỹ, mà là hàng của Pháp. 
Còn cái này, cái món này, chính là hình mẫu ban đầu của dây móc mà chúng ta sử dụng, do một 
sinh viên đại học tên là Bauer phát minh ra, họ gọi nó là xích xoắn." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn cái gọi là xích xoắn đó, thấy to bằng chiếc đài phát thanh cỡ nhỏ, dâu 
thép và trục cuốn đều lộ cả ra ngoài, trông giống cuộn dây trên cần câu cá nhiều hơn. Ba Tang 
cũng nói: “To vậu sao? ” 


Trương Lập nhún vai: "Hết cách, hiện nay trên thị trường vẫn chưa có bán dâu móc kiểu mới 
như của chúng ta dùng, vì vậu chỉ có thể mua loại sản phẩm của mười năm trước này thôi, các 
nhà leo núi trước đây đều đeo nó ở thắt lưng cả mà. Có điều cũng không ngại gì, cái nàu và dâu 
móc cùng một nguyên lú, chỉ cần tìm hiểu được kết cấu bên trong của nó, chúng ta dư sức làm 
được một bộ dây móc mới. Còn đây, là áo cánh dơi, cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, gần 
như là giống hệt thứ chúng ta đã dùng, vốn là do một người yêu thích các môn thể thao mạo 
hiểm tên là Kelly, và một nhà phát minh người Đức tên là Holden phát minh ra, nghe nói lấy 


Trang 1.309/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảm hứng từ loài sóc bay." 
Trác Mộc Cường Ba cầm một món đồ trông giống như cục pin sạc lên hỏi: "Cái này là gì? " 


Mắt Trương Lập sáng rỡ lên, giật lấy cục pin sạc ấu, nói: "Thứ này hay lắm đấy, để tôi biểu diễn 
cho mọi người xem. Cường Ba thiếu gia, anh lấu điện thoại di động ra đi. Giáo sư, máu tính của 
ông chắc phải cất vào hòm cách lụ đấy." 


Đợi giáo sư Phương Tân cất máy tính xong, nụ cười trên môi Trương Lập từ từ tắt. Anh chàng 
làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Cường Ba thiếu gia, anh gọi thử một số điện thoại nào ởi, số nào 
cũng được. ` 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy thì gọi số của thầu giáo đi." 


Điện thoại di động của giáo sư Phương Tân nhanh chóng đổ chuông. Trương Lập liền nói: "Chú 
ý đâu." Ngón cái tay phải của anh ấn nhẹ lên phần đuôi cục pin sạc một cái, đèn báo pin lập tức 
giảm đi một nấc, chuông điện thoại của giáo sư Phương Tân đồng thời tắt lịm, còn đầu Trác 
Mộc Cường Ba thì nghiêng ra xa khỏi chiếc điện thoại đang áp bên tai, bởi vì trong điện thoại 
đã vang lên những tạp âm rất chói tai. 


"Chuyện gì thế? " Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Trương Lập mỉm cười đáp: "Cái này gọi là đạn xung điện từ, tác dụng làm nhiễu tất cả các loại 
thiết bị điện tử, đồng thời gây ra những tổn hại không thể sửa chữa cho một số linh kiện điện tử. 
Trong đàn tế Mạn Đà La ở Đảo Huyền Không tự, chúng ta vốn đã có thể giành toàn thắng, 
nhưng lại bị bọn tên Ben đó áp đảo ở bên trong, không sao ra nổi. Điểm chúng ta thua kém đối 
phương chính là ở vũ khí, vũ khí của chúng ta không được tiên tiến như của đối phương. Giờ có 
thứ này rồi, mấy loại súng gắn camera, ống ngắm điều khiển của chúng đều không còn tác dụng 
gì nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chiếc điện thoại màn hình đen kịt, vẫn không ngừng phát ra tạp âm 
của mình, hỏi: "Có thể kéo dài được bao lâu? " 


Trương Lập đáp: "20 giây." 
Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "20 giây thôi sao? " 


Trương Lập nói: "Hữu dụng vào những lúc quan trọng là được rồi, hơn nữa thể tích của nó rất 
nhỏ, tiện mang theo người, mỗi người có thể cảm theo năm đến mười chiếc, chỉ cần sạc điện 
vào là có thể dùng đi dùng lại, thêm chiếc máy sạc điện bằng năng lượng mặt trời và quay tay 
này nữa chắc là đủ để đối phó với các thiết bị điện tử của bọn Merkin rồi." 


Ba Tang cũng lấy làm hứng thú với loại đạn xung điện từ này. Anh ta cảm một cục lên săm soi, 
hỏi: "Cái thứ này của ai nghĩ ra vậy? ” 


Trương Lập cười khổ đáp: "Đây là sản phẩm của chiến tranh. Anh Ba Tang, anh thử nghĩ mà 
xem, đến cả người xưa còn biết dùng từ trường để ngăn không cho các thiết bị điện tử hoạt 
động, con người ngày nay lẽ nào lại không nghiên cứu cách thức phá hoại các thứ ấy chứ. Quân 
đội các nước lớn thường chế thứ này thành to như quả tên lửa ấy, phạm vi phá hoại có thể lên 
đến mấy cây số vuông. Một khi sử dụng trong chiến tranh, nó có thể khiến tất cả các thiết bị 


Trang 1.310/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


điện tử của một thành phố mất hiệu lực. Thử nghĩ mà xem, trong xã hội ngày nay, nếu tất cả 
các thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, cảnh tượng sẽ như thế nào chứ? Sức phá hoại của 
nó có thể nói còn đáng sợ hơn bom đạn trực tiếp phá hoại cảthành phố nhiều. Còn loại đạn 
xung điện từ cỡ nhỏ này của chúng ta, nghe đâu là thứ các nhân viên tình báo sử dụng. Khi ăn 
trộm thông tin cơ mật mà bị phát hiện, dùng cái nàu để vô hiệu hóa các camera lắp ở khắp nơi 
thì hiệu nghiệm lắm." 


Ba Tang kinh ngạc hỏi: “Thứ này mà các cậu cũng kiếm được à? ” 


Trương Lập nhún vai nói: "Chỉ cần là thứ được phát minh ra, ắt có người biết, mà chỉ cần có 
người biết thì ắt mua bán được. Hơn nữa, chế tạo nó không khó khăn gì. Chúng tôi tìm được thứ 
này ở lraq, cũng không tốn tiền cho lắm." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cũng là theo chỉ dẫn trong nhật ký à? " 
Trương Lập gật đầu: "Đúng vậy." 
Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: "Nhà thám hiểm thì dùng gì đến thứ này chứ? " 


Trương Lập mỉm cười nói: "À, tôi quên mất không nói với mọi người, Đường Thọ ghi trong nhật 
kú rằng, anh ta phát hiện ra rất nhiều dân tộc cổ xưa đã có chút hiểu biết về một số hiện tượng 
cảm ứng điện từ đặc thù. Tuy họ không biết nguyên lú bên trong, nhưng đã học được cách vận 
dụng cảm ứng điện trường này, giống như ở Cánh cửa Sinh mệnh, và cả lúc ở trong bụng tượng 
Phật khổng lỏ nữa. Kỳ thực, tác dụng của Thiên châu cũng chính là một loại cảm ứng điện từ mà 
thôi. Dựa vào những ghi chép ấy, tôi suy đoán, dùng cái thứ này, có lẽ cũng có tác dụng giống 
như là Thiên châu vậu. ˆ 


"Được rồi, trước mắt có bấy nhiêu đây thôi, " Trương Lập xòe tay ra nói: "Nhưng chớ coi thường 
mấy món đồ nho nhỏ này, chúng tôi phải đi khắp mười mấy nước mới tìm mua được những sản 
phẩm tốt nhất đấy. Tôi đoán, chắc hội đội trưởng Hồ Dương còn phải đi kiếm đạn hấp lực, áo 
cứu sinh nữa. Ừm... những thứ đó chắc là cũng đắc dụng lắm đâu." 


Trang 1.311⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 47 - Pháp Sư Tháp Tây 


Ngày hôm sau, một mình Trác Mộc Cường Ba đáp máy bay đến Thâm Quyến. Trương Lập và 
Ba Tang đưa Sean đến cơ sở huấn luyện. 


Trong căn biệt thự độc thân của Vương Hựu, Trác Mộc Cường Ba chỉ gặp một mình anh ta. Gã 
có cảm giác, mấy ngày không gặp, Vương Hựu dường như đã gầy hơn chút nữa, trên bàn nước 
đặt một cái lọ nhỏ, không biết bên trong đựng thuốc hay kẹo. 


"Anh thắng rồi." Trác Mộc Cường Ba vào chủ đề chính luôn. 
Vương Hựu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nói: "Sau này nhờ anh chiếu cố cho." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu cảnh cáo: "Anh không có khả năng tự bảo vệ mình, đâu vốn là 
hành vi tự sát. Tôi khuyên anh một lần nữa, hãy nghĩ kỹ trước khi hành động." 


Vương Hựu nói: "Nếu muốn nói những lời như vậy, tôi cũng không ngại gì mà cho anh biết, dẫu 
có chết, tôi cũng phải chết ở Shangri- la." Nói đoạn, anh ta khẽ nhắm mắt, thở dài: "Đời người 
có được mấy chuyện như ý đâu, cái tôi theo đuổi, cũng chính là cái tôi thấy bất mãn. Những 
chuyện tôi đã xác định sẽ làm, nhất thiết phải thử cho bằng được, nếu không cố làm, thì cả cơ 
hội để thất bại cũng không có nốt, đó mới là thất bại thực sự đấu." Tới đâu, Vương Hựu quay 
sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói tiếp: "Tôi là một thương nhân, tuy rằng rất muốn rút ngắn 
khoảng cách, xây dựng tình bạn với anh, nhưng chung quy thì dùng phương thức của thương 
nhân giải quyết vấn đề vẫn đáng tin cậu hơn một chút. Trên bàn có một bản hợp đồng, anh chỉ 
cần kú vào, tấm gương sẽ là của anh." 


Trác Mộc Cường Ba cảm hợp đồng lên, đọc lại thật kỹ. Điều khoản hợp đồng quy định rất tỉ mỉ, 
rõ ràng là có bàn tay của chuuên gia ngành luật nhúng vào, tổng cộng có ba điều kiện lớn. Thứ 
nhất, tấm gương đồng là tài sản của tổ tiên Vương Hựu để lại, bọn Trác Mộc Cường Ba mượn 
với mục đích nghiên cứu, Vương Hựu có quyền sở hữu tuyệt đối với tấm gương đó, có thể thu 
hồi bất cứ lúc nào; thứ hai, trong vòng sáu tháng kể từ ngàu kú hợp đồng, Vương Hựu thuê Trác 
Mộc Cường Ba làm vệ sĩ riêng, yêu cầu một ngày hai mươi bốn tiếng không được rời khỏi anh 
ta, trong thời gian nàu, nếu Vương Hựu bị tổn thương hoặc xuất hiện tình trạng gì bất thường, 
Trác Mộc Cường Ba sẽ phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật rất lớn; thứ ba, là phần miễn 
trách, Vương Hựu tự nguyện tham gia đoàn lữ hành của Trác Mộc Cường Ba tổ chức, sau khi 
đoàn chính thức xuất phát, tất cả các hiểm nguy mà cá nhân Vương Hựu gặp phải đều không 
liên quan gì đến cả đoàn, đồng thời cũng miễn trừ trách nhiệm pháp luật của Trác Mộc Cường 
Ba do điều thứ hai quy định. 


Trác Mộc Cường Ba đọc xong bản hợp đồng, phản ứng đầu tiên là giật mình, tại sao Vương 
Hựu lại định ra kỳ hạn là sáu tháng, lẽ nào anh ta cũng biết tính mạng của gã không còn được 
bao lâu nữa? Nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cười cười hỏi Vương Hựu: "Anh 
đưa ra bao nhiêu điều kiện như vậy, quy ra chỉ có ba nội dung này, nhưng tôi còn mấy điểm cần 
hỏi cho rõ đã. Tại sao phải ràng buộc tôi và anh lại với nhau như thế? Tại sao anh chỉ để ra kù 
hạn có sáu tháng? Nếu trong sáu tháng chúng tôi vẫn chưa tìm được đường đến đó thì sao? Nếu 
tôi không tham gia đoàn tìm kiếm đó thì như thế nào? Thế chẳng phải anh mang giỏ tre đi gánh 


Trang 1.312/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước hay sao? ” 


Vương Hựu nói: "Những bí mật thương mại này tôi vốn có thể không tiết lộ với anh, nhưng nói 
cho anh biết cũng không vấn để gì. Thực ra chỉ cần ba tháng là đủ để thực hiện tất cả các 
nghiên cứu đối với tấm gương đồng ấy rồi, tôi cho các anh thời gian gấp đôi, là để các anh có 
thêm phần linh động, nếu sáu tháng mà các anh vẫn chưa thể tìm được đầu mối gì từ tấm gương 
ấu, tôi nghĩ có cho thêm sáu tháng nữa, các anh cũng chẳng làm được gì đâu, tôi sẽ mời các 
chuyên gia khác đến nghiên cứu tấm gương ấy, quan hệ hợp tác chấm dứt. Còn vì sao tôi yêu 
cầu Trác Mộc Cường Ba tiên sinh ở bên cạnh tôi à? Tôi nghĩ, nếu chính anh cũng có thể buông 
bỏ, thì tôi cũng nên buông bỏ chuyện này đổi được rồi." Nóiđoạn, anh ta nhoẻn miệng cười nhìn 
Trác Mộc Cường Ba, điệu bộ như thể muốn nói, lần đàm phán này anh thua là cái chắc rồi. 


Nét mặt Trác Mộc Cường Ba kín bưng, gã chỉ hờ hững nói: "Tôi vẫn không thể chấp nhận điều 
kiện thứ hai được. Tôi không thể cả ngày ở suốt với anh, tôi còn phải đi tìm đầu mối, hơn nữa 
anh cũng phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt. Nếu anh không thể vượt qua đợt huấn 
luyện bồi dưỡng này, chúng tôi cũng không có cách nào đưa anh cùng đi đượcđâu." 


Vương Hựu lại cười cười: "Ồ, điều kiện thứ hai này ấu à, kỳ thực đây chỉ là một ràng buộc về mặt 
pháp luật thôi. Nếu mọi người hợp tác vui vẻ, tôi có thể coi như nội dung ấy không tôn tại, anh 
có thể đi làm bất cứ việc gì anh muốn. Chỉ có điều, nếu các anh muốn bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ 
lập tức đi tìm nhà chức trách để kiện đó." 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, nói: "Rất có kinh nghiệm. " 
Vương Hựu gật đầu nói: "Đây là kiến nghị của luật sư đó." 


"Anh vẫn đang uống thuốc à? Sức khỏe của anh..." cuối cùng Trác Mộc Cường Ba vẫn quyết 
định thử thăm dò một phen. Lần đầu tiên gã gặp lại Vương Hựu chẳng phải cũng ở trong bệnh 
viện đấy hay sao. 


Vương Hựu ung dung cầm lọ thuốc lên, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Nhìn rõ chưa, tổng giám 
đốc Trác, đây là vitamin, thứ này là để đảm bảo thể lực tôi lúc nào cũng dồi dào, thói quen mấy 
chục năm nay rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nuốt đầy một bụng tức, cầm bút kú vào bản hợp đồng. 


Vương Hựu làm xong mọi công tác chuẩn bị, hôm sau liền mang theo chiếc gương đồng cùng 
Trác Mộc Cường Ba trở về Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân lập tức liên hệ với các chuyên gia 
trong giới học thuật để tiến hành nghiên cứu kỹ chiếc gương, gọi Vương Hựu đến hỏi han, đồng 
thời giới thiệu với Trác Mộc Cường Ba một vị pháp sư mới. Ông nàu cũng ở trong tôn giáo của 
pháp sư Á La, đến đây để trợ giúp họ, tên là Tháp Tâu. 


Pháp sư Tháp Tây thoạt nhìn chỉ khoảng chưa đến năm mươi. Nhưng Trác Mộc Cường Ba 
đoán, chỉ e vị pháp sư này còn cao tuổi hơn cả pháp sư Á La, vì ông có một đôi mắt như thể 
nhìn thấu sự đời, thoạt trông có vẻ mờ đục, nhưng lại thấp thoáng lộ ra tỉnh quang sáng ngời. 
Trác Mộc Cường Ba lịch duyệt đã lâu, gặp vô số người, nhưng cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy ở 
duy nhất một người, đó chính là cha gã. Gã cũng không hiểu sao thầy giáo lại nôn nóng muốn 
mình gặp mặt vị pháp sư Tháp Tây này như thế. 


"Tôi đến để kiểm tra thân thể giúp cậu, có thể coi như là một nửa bác sĩ cũng được, " pháp sư 


Trang 1.313/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tháp Tây thân thiết nói. 


Trác Mộc Cường Ba dường như sực nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên: "Pháp sư Tháp Tây! 
Ngài là người của gia tộc Tháp Tây! ” 


Pháp sư Tháp Tây mỉm cười không nói, đưa tay bắt mạch cho Trác Mộc Cường Ba. Bỗng ông 
biến sắc mặt, nói: "Nhịp thở và mạch đập nàvy..." Ông đột nhiên nghiêm nét mặt hỏi Trác Mộc 
Cường Ba: “Có phải A La dạy cậu không? " 


Trác Mộc Cường Ba chỉ thấy giọng nói của pháp sư Tháp Tây hết sức rõ ràng, nghe như rót vào 
tai, còn giáo sư Phương Tân lại dường như không hề nghe thấy. Nhìn ánh mắt cảnh giác đảo 
khắp xung quanh của pháp sư Tháp Tây, gã lập tức có phản ứng. Ban đầu, để Lữ Cánh Nam 
mang cuốn sổ do pháp sư Á La viết cho gã, đồng thời cũng để cô truyền dạu phương thức hô 
hấp, chính là nhằm ứng phó với cục diện này đâu. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn còn chưa trả lời, pháp sư Tháp Tây lại đã lên tiếng: "Chuẩn bị một gian 
phòng riêng, tôi muốn một mình kiểm tra thân thể của cậu ấy." 


Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của pháp sư Tháp Tây, giáo sư Phương Tân lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có 
nghiêm trọng không? ” 


Pháp sư Tháp Tây mỉm cười đáp: "Không đáng lo." 


Trong phòng, pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường Ba nằm lên giường, bấm lên cổ tay gã, 
hồi lâu không nói gì. 


"Pháp sư Á La không dạy tôi gì cả." Thấu không có người, Trác Mộc Cường Ba vội trả lời, nói 
xong đã thấy tai mình nóng bừng lên. 


"Ừm." Pháp sư Tháp Tâu chau mày nói: "Đây là phương pháp hô hấp mà chính bản thân ông ấu 
cũng chưa thể nắm bắt, chắc không phải là ông ấu dạy cậu, có điều..." 


Hai tay pháp sư Tháp Tây nắm chặt hai cổ tay Trác Mộc Cường Ba, mắt nhắm lại, tựa hồ như 
đang cảm nhận những biến hóa vi tế nhất, ông lầm bẩm: "Mạo hiểm quá. Chỉ sợ người dạy cậu 
cũng không biết hậu quả việc làm này." Pháp sư Tháp Tây mở mắt ra nói: "Nhất định là họ 
muốn củng cố căn cơ, bồi dưỡng nguyên khí cho cậu, hòng làm chậm lại những ảnh hưởng xấu 
của cổ độc gây ra cho cơ thể cậu, nhưng làm như vậy, chẳng những không thể khiến luân xa 
trong người cậu chuyển động, mà còn bội phần hung hiểm nữa. " 


"Không hiểu." Trác Mộc Cường Ba thành thực đáp. 


Pháp sư Tháp Tây lướt tau dọc theo mạch trên cánh tay gã, nói: "Lấy ví dụ thế này, thân thể 
con người giống như một ang nước, máu và các chất dịch khác là cá ở trong nước ấy. Hàng 
ngày, cậu ăn cậu uống cậu hít thở, chính là bỏ thức ăn cá vào ang nước, và thay nước sạch trong 
ang. Các thứ bài tiết ra, bao gồm cả mồ hôi và hơi thở, chính là nước bẩn trong ang được đổ đi. 
Mỗi một động tác của cậu, kể cả là động tác cơ bản như chớp mắt, cũng đều là tiêu hao một 
phần nước trong ang. Nước này, chính là do lũ cá đó vận chuyển đi. Mỗi ngày, số thức ăn một 
người ăn vào là có hạn, vì vậy nước ở trong ang cũng có hạn, số lượng cá trong đó cũng có hạn, 
bởi thế, các động tác và năng lực bộc phát của con người cũng có hạn. Nước, cá, thêm nước mới 
và đổ nước bẩn đi, bốn thứ này thiếu một cũng không được, đồng thời nhất thiết phải luôn giữ ở 


Trang 1.314/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một trạng thái cân bằng nào đó, một khi để mất sự cân bằng này, thân thể người ta sẽ xuất hiện 
vấn đề." 

Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường Ba nằm ngửa, giơ cao hai cánh tay lên, rồi lại sờ đến 
gót chân gã, nói: "Năng lượng cần để thân thể thực hiện các động tác, là do lũ cá ấu cung cấp, 
nhưng ở đây có một điều kiện, khi nước trong ang không đủ để lũ cá ấy có thể hoạt động, chúng 
sẽ không đưa nước đến cho cơ thể hoạt động nữa, đây chính là hiện tượng kiệt sức, dùng hết 
sức mà mọi người vẫn nói. Còn phương pháp hô hấp này của cậu, gần giống như là mở thêm 
một cửa van bên trong ang nước, có thể trực tiếp đưa nước đến các cơ bắp, không cần nhờ lũ cá 
nữa, bởi vậy, cậu có thể sở hữu sức mạnh cực lớn trong một thời gian ngắn, nhưng nước trong 
ang có hạn, nếu các cơ bắp dùng hết rồi, lũ cá trong ấy còn sống được hay sao? " 


"Ồ, tôi hiểu rồi." Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng hiểu được một chút vẻ tình trạng cơ thể 
mình lúc từ Moscow trở về. Như vậy cũng có nghĩa là phương pháp hô hấp của gã hiện thời có 
thể kích phát toàn bộ tiểm lực của cơ thể, thậm chí là bất chấp bên trong thân thể ấu có như thế 
nào. Nếu chẳng phải gã và Ba Tang bị người mặc áo măng tô đen kia đánh bỏ chạy, chỉ sợ cứ 
tiếp tục đánh mãi như thế, cuối cùng chắc sẽ kiệt lực mà chết mất. 


Pháp sư Tháp Tây tiếp tục nói: "Còn luân xa hau mạch luân, lại là một kiểu van khác. Nó là 
đường hầm nối liền cơ thể với thế giới bên ngoài, tác dụng của nó giống như là việc cậu ăn uống 
vậu, cung cấp cho cơ thể thêm nhiều nước sạch, càng mở nhiều luân xa, lượng nước đổ vào 
càng nhiều, chỉ khi nào lượng nước đổ vào và lượng nước chảy ra giữ ở mức cân bằng, môi 
trường bên trong cơ thể cậu mới giữ được trạng thái cân bằng. Giải thích như vậy cậu đã hiểu 
chưa vậy, Cường Ba thiếu gia? " 


"Nhưng mà, chẳng phải pháp sư vừa nói, luân xa của tôi không thể khai mở hay sao? " 


"Không phải là không thể khai mở, mà là cực kỳ khó khăn..." pháp sư Tháp Tây bóp vào hai 
bên eo Trác Mộc Cường Ba, thở dài nói: "Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Cường Ba thiếu gia, cậu 
có biết trung ấm đắc độ không? " 


"Không biết." 


“Trung ấm đắc độ chính là... Thôi bỏ đi, thế này nhé, chỉ trong tình trạng gần chết mà chưa 
chết, ý thức rời khỏi thân thể, mới có khả năng khiến luân xa chuuển động, cuối cùng còn phải 
sống dậy nữa. Ôi, có điều, người thực sự vượt qua được thử thách ấu đâu có mấy người." Pháp sư 
Tháp Tây vừa cười khổ vừa lắc đầu, cởi bỏ áo ngoài ra, bên trong không ngờ còn mặc lót một 
chiếc áo da mềm nữa, cởi chiếc áo da ấy ra, thấy bên trong xếp đủ các loại dụng cụ y khoa. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những dụng cụ kỳ quái mà mình không thể gọi tên ra ấy, trong lòng 
không khỏi hơi lo lắng, cất tiếng hỏi: "Tôi vẫn chưa hiểu lắm, pháp sư." 


Pháp sư Tháp Tây nhón lên một câu kim bạc, không để ú đến câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, 
vừa châm vào da thịt gã vừa nói: "Một khi hô hấp đã hình thành, thay đổi nữa ngược lại chỉ 
khiến sức khỏe của cậu càng tệ hơn. Giờ tôi dùng kim bạc khóa huyệt, cố gắng hết mức có thể 
hạ cái van mở nước của cậu xuống, sau này sức lực của cậu sẽ dần dần khôi phục lại mức bình 
thường, hoặc có lẽ sẽ còn giảm sút phần nào, nhưng sẽ không bị nguy cơ kiệt lực mà chết nữa." 


Trác Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục truy vấn: "Pháp sư, trung ấm đắc độ kia là..." 


Trang 1.315/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Tháp Tây ngắt lời: "Đủ rồi, tôi đã nói hơi nhiều rồi. Kò thực, không nên nói cho cậu 
những chuyện này mới phải. Cậu không phải Mật tu giả, thậm chí cả Mật tu giả là gì cậu cũng 
đâu có biết." 


Trác Mộc Cường Ba lập tức cứng họng. Đúng vậu, pháp sư Á La đã từng nói với gã, những 
người không thông qua được khảo hạch thử nghiệm của Mật tu giả sẽ tuyệt đối không được họ 
thừa nhận, pháp sư Tháp Tây không truy cứu xem phương pháp hô hấp này gã học từ đâu đã là 
nương tình lắm rồi. 


Pháp sư Tháp Tây dường như cũng không muốn dùng dằng mãi ở vấn đề ấu, lại nói: "Có điều, 
cổ độc trên người cậu cũng có chút khác biệt so với những gì tôi nghĩ. Xem ra các ghi chép 
trong thư tịch cũng có chỗ không khớp rồi, không biết có phải là trải qua nghìn năm, nên tính 
chất và trạng thái đã đổi thay hau không nữa? Đừng ngồi dậu, tiếp tục nằmđó."” 


Pháp sư Tháp Tây lại kiểm tra khắp người Trác Mộc Cường Ba một lượt nữa, có điều lần này 
không phải lần theo các kinh mạch, mà giống với phương pháp của Tây y hơn. 


Trác Mộc Cường Ba cũng lựa theo lời pháp sư Tháp Tây, hỏi: "Pháp sư, tôi không hiểu, những 
cổ độc đó đã được người xưa sử dụng từ hơn nghìn năm trước, tại sao, với trình độ khoa học kỹ 
thuật của học ngày nay vẫn không thể chẩn đoán ra được? Lẽ nào, kỹ thuật y liệu của dân 
Tạng cổ chúng ta từ hơn nghìn năm trước còn tiên tiến hơn y học hiện đại bây giờ hay sao? " 


Pháp sư Tháp Tây điểm đạm nói: "Về phương diện nào đó, có thể nói như vậu." 
Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc kêu lên: "Hả? " 


Pháp sư Tháp Tây vừa bắt mạch, vừa nói: "Chuyện này liên quan đến lịch sử phát nguyên và 
phân kỳ của y học. Giới ụ học xưa nay vẫn cho rằng, thủy tổ của Trung y, chính là Kỳ Bá, người 
đã đối thoại với Hoàng đế trong Hoàng đế Nội kinh, còn thủy tổ của Tây y, là một nhà triết học 
tên là Hippocrates. Quan điểm của Trung v là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, kinh mạch và thiên địa 
nhân hòa, còn quan điểm của Tây y thời bấy giờ là nước, lửa, gió, đất; hai quan điểm này hết 
sức tương đồng, thậm chí có thể nói là tương thông với nhau, còn có học giả nêu giả thuyết 
rằng, thủy tổ Trung  Kù Bá và thủy tổ Tâu ụ Hippocrates, kù thực chính là một người. Hai cái 
tên nàu phát âm cũng khá giống nhau, có phải vậykhông? " 


"Ùm, " Trác Mộc Cường Ba đáp một tiếng. Không ngờ Trung v, Tây y lại có đoạn lịch sử phát 
nguyên như thế này, cũng không ngờ lý luận học thuật của Tây v lại tương đồng với Trung y đến 
thế, vậu tại sao Tây ngày nay lại trở nên hoàn toàn khác hẳn với Trung y chứ? 


Chỉ nghe pháp sư Tháp Tây tiếp tục nói: "Tại sao trong y học hiện đại, Trung y và Tây 9 lại xuất 
hiện sự phân hóa lớn như vậy, muốn giải thích điều này, cần phải bắt đầu từ tư tưởng triết học 
của Trung Quốc và phương Tây. Hệ thống tư tưởng triết học châu Á chúng ta lấy khái niệm 
nhân văn làm chủ đạo, chú trọng đến kết quả; còn hệ thống triết học phương Tây lại lấy logic 
làm chủ đạo, chú trọng đến mối quan hệ tương hỗ. Vẻ điểm này, có thể nhận ra từ các tín 
ngưỡng tôn giáo và những câu chuyện thần thoại truyền thuyết. Đại đa số các vị thần của Trung 
Quốc đều tồn tại độc lập, mỗi vị đều có lãnh địa và phạm vi phụ trách riêng; còn thần thoại 
phương Tây lại chú trọng đến sự truyền thừa, ai là con của ai, ai kết hôn với ai, con đường 
truyền thừa của họ hết sức rõ ràng rành mạch. Khi đem những khái niệm triết học khác nhau ấu 
vận dụng vào y học, sẽ tạo ra những phương hướng phát triển khác nhau thôi. " 


Trang 1.316/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Tháp Tây bảo Trác Mộc Cường Ba lật người lại, sờ nắn các đường kinh mạch trên sống 
lưng gã, rồi nói tiếp: "Y học phương Đông chúng ta, chủ yếu coi trọng nghiên cứu xem thuốc 
nào trị được bệnh nào, từ thời Thần Nông nếm bách thảo, những dược phương đó đều là kết 
luận dựa trên cơ sở thử nghiệm cả trăm ngàn lần của những người đi trước, còn những vấn đẻ 
như giữa những loại thuốc đó đã nảy sinh phản ứng hóa học như thế nào, hoạt động trong cơ 
thể người ra làm sao, cổ nhân của chúng ta đều không quan tâm đến. Còn y học phương Tây lại 
khác, khi họ phát hiện ra một loại thuốc nào đó trị được bệnh, họ sẽ dùng đủ trăm phương ngàn 
kế để tìm hiểu xem sau khi loại thuốc ấu đi vào cơ thể, nó sẽ tác dụng ở vị trí nào, có tác dụng 
như thế nào, được cơ quan nào trong cơ thể hấp thu, vân vân. Vì vậu, y học phương Tây lấu 
môn giải phẫu học làm cơ sở, đồng thời tiếp tục phát triển trên cơ sở này, coi trọng nhất là quan 
hệ nhân quả, còn ụ học phương Đông chúng ta lại là sự tiếp diễn của môn nghiên cứu về kinh 
lạc ngũ hành, chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả thực chất và thử nghiệm. Nói một cách nghiêm 
khắc, Trung y coi nặng thử nghiệm và kết quả, còn Tây v lại xem trọng thử nghiệm và quá trình 
biến hóa để dẫn đến kết quả đó, cả hai quan điểm y học này đều chưa hoàn thiện, hoặc có thể 
nói là đi theo hai hướng cực đoan. Trung v cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ trở thành một nền 
ụ học chỉ biết là thế, mà không thể giải thích tại sao lại như thế; còn Tây v, lại bị quan hệ logic 
làm giới hạn tư duy, khiến các nhà y học phương Tây không thể tiến hành những thử nghiệm y 
học thoải mái trên phạm vi rộng khắp. Phải biết là, rất nhiều thứ được cổ nhân phát minh hoặc 
phát hiện, đều là đem các yếu tố khác nhau hòa trộn lẫn lộn, rồi sau ngẫu nhiên phát hiện ra. 
Nhưng khoa học hiện đại lại chỉ dùng một câu, nói đây là phương pháp thử nghiệm không khoa 
học, rồi hoàn toàn phủ nhận." 


Trác Mộc Cường Ba nằm sấp trên giường, nói: "Nói thế thì cả Trung y và Tây ụ đều không hoàn 
thiện, vậu thế nào mới là hoàn thiện chứ? " 


Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: "Đó chính là quan điểm mới mà một số nhà y học đã để ra 
trong những năm gần đây, gọi là Trung Tây y đại nhất thống. Hiện giờ ở trong nước đã có rất 
nhiều trường đại học mở khoa Trung Tây y tổng hợp rồi, đồng thời cũng xuất hiện cả bệnh viện 
Trung Tây y kết hợp. Quan điểm này chính là vận dụng những điểm khác nhau giữa hai trường 
phái học bổ sung tương trợ lẫn nhau, để đạt tới mục đích cải thiện sức khỏe, trị lành cho người 
bệnh. Mà y học của dân tộc Tạng thuở xa xưa, sở dĩ có những mặt tiên tiến hơn y học hiện đại, 
chính là nằm ở quan điểm Trung Tây ụ kết hợp nàu." 


Trác Mộc Cường Ba ngần người ra: "Vậy nghĩa là sao? " 


Pháp sư Tháp Tây lại giải thích: ”Irung vốn cũng có ngành giải phẫu học, ngay cả trong 
Hoàng đế Nội kinh cũng có tri thức về giải phẫu, chỉ là về sau chịu ảnh hưởng của học thuyết 
Nho gia cùng sự thống trị của chế độ phong kiến, giải phẫu bị phán xét là hành vi cực kỳ vô đạo 
đức, vô luân lý, vì vậu đã bị cấm chỉ. Còn y học phương Tây thì bị hoàn cảnh và giai cấp thống 
trị kìm hãm, phát triển còn chậm hơn cả Trung ụ, mãi cho đến thời kỳ Phục hưng, mới đạt được 
một bước tiến dài. Nói ra lại phải cảm ơn người Tạng cổ xưa, bằng không cũng không biết y học 
phương Tây lạc hậu tới mức độ nào nữa. Giai đoạn trước thời kỳ Phục hưng, được gọi là một 
nghìn năm đen tối trong lịch sử học phương Tây, học phương Tây dừng lại ở giai đoạn 
nguyên thủu nhất, không những không phát triển, mà còn xuất hiện dấu hiệu thụt lùi nữa. Về 
Trung v, vì tính hữu hạn của việc tích lũy kinh nghiệm, nên chỉ phát triển đến một trình độ nhất 
định thì ngừng lại không tiến lên nữa, đồng thời chế độ truyền thừa theo gia tộc cũng khiến rất 
nhiều kết quả thử nghiệm bị thất truyền. Bởi thế, đến cuối thời nhà Minh, sự phát triển của 


Trang 1.317/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trung vy đã không theo kịp y học phương Tây nữa rồi. Còn quan điểm Trung Tây y đại nhất 
thống mới được đưa ra khoảng gần hai ba chục năm nay, cũng có nghĩa là, Trung Tây y kết hợp 
trong học hiện đại mới chỉ phát triển có khoảng hai ba chục năm nay. Nhưng tổ tiên dân tộc 
Tạng chúng ta thì từ thời Tùng Tán Can Bố đã bắt đầu phát triển Trung Tây y kết hợp rồi, kéo 
dài mãi cho đến khi vương triều Thổ Phỏn sụp đổ. Mấy trăm năm phát triển đó, đã khiến thành 
tựu y học thời bấy giờ, xét về một số phương diện còn cao hơn trình độ ụ học hiện đại ngày nay 
nhiều." 


Pháp sư Tháp Tây đã kiểm tra xong toàn bộ cơ thể Trác Mộc Cường Ba, ra hiệu cho gã có thể 
ngồi lên được, rồi giải thích thêm: "Văn Thành công chúa vào đất Tạng, mang theo các kỹ thuật 
chữa trị trong thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của Trung y. Đông thời, cả Bản giáo lẫn Mật giáo 
đều có rất nhiều nghi thức thần bí, xét về một khía cạnh nào đó, đã thúc đấy sự phát triển của 
giải phẫu học, vi sinh vật học, sinh lú hóa học, dược tễ học và nhiều môn khoa học ứng dụng 
trong ngành y khác, cuối cùng đã hình thành nên một nền y học Tây Tạng đặc sắc. Kỳ thực, 
học Tâu Tạng hoàn toàn có thể được gọi là nguyên mẫu ban đầu của Trung Tây y kết hợp. 
Đáng quý hơn nữa là, những thử nghiệm y học cùng với kếtquả của chúng đều được bảo tồn 
dưới hình thức điển tịch của tôn giáo, vì vậu không giống như lối truyền thừa trong gia tộc của 
Trung y, nếu gia tộc bị tàn lụi, những kiến thức ấy cũng dần mai một theo thời gian." 


Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây liền nói tiếp: "Thế nhưng, 
vì sự sụp đổ của vương triều Thổ Phồn, cùng với giai đoạn chiến loạn kéo dài sau đó, hầu hết 
các điển tịch ấy đều không thoát khỏi số phận bị hủy hoại, chỉ còn lại một số ít phục tàng vẫn 
còn được tồn lưu, vì thế học Tây Tạng ngày nay chủ yếu vẫn là nền Trung có nét đặc sắc của 
địa phương. Nhưng vy học thời đó rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, ngày nay chúng ta không thể 
đoán định được, tôi chỉ biết trong các ghi chép ở Đôn Hoàng đã từng xuất hiện phẫu thuật ngoại 
khoa não, còn phẫu thuật đục thủy tinh thể mà ngày nay đã phổ cập rộng khắp thì từ thời vương 
triều Thổ Phồn đã phát triển thành thục lắm rồi; ngoài ra còn rất nhiều thành tựu về kinh mạch, 
kết hợp một cách hoàn mỹ luận thuyết về huyệt vị và giải phẫu học của Tây với nhau, hình 
thành rất nhiều khoa đề mà y học hiện đại ngàu nau vẫn chưa thể lý giải. Trong một nghi thức 
tôn giáo phức tạp, rất có thể bao hàm những thành tựu rất cao về vi khuẩn học, bệnh độc học, 
hóa sinh vật học, thậm chí là cả khoa học gene nữa, con người hiện đại không thể lý giải, y học 
hiện đại và khoa học kỹ thuật cũng không thể lú giải, vì vậu chỉ có thể tạm thời gọi đó là vu 
thuật, là thuật phù thủy, cổ độc. Giải thích như vậy, chắc là cậu có thể hiểu được rồichứ." 


Pháp sư Tháp Tây vừa kiểm tra thân thể cho Trác Mộc Cường Ba, vừa nói một số chuyện liên 
quan đến y học Tây Tạng, kiểm tra xong xuôi, liền vỗ mạnh vào lưng gã nói: "Không vấn để gì, 
thân thể cậu còn cường tráng hơn tôi nghĩ nữa. Trước khi cổ độc phát tác sẽ không xuất hiện 
điều gì dị thường đâu." 


Ngày hôm sau, pháp sư Tháp Tây dẫn Vương Hựu đến cơ sở huấn luyện mới của bọn họ. Giáo 
sư Phương Tân bảo Trác Mộc Cường Ba cũng nên đi theo, tiện thể gặp mặt các thành viên mới 
trong đoàn luôn. 


Trang 1.318/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 18 - Nguồn Gốc Đối Thủ 


Trên đường, Vương Hựu cứ không ngớt hỏi han về những chuyện bọn Trác Mộc Cường Ba từng 
trải qua, bộ dạng hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi dã ngoại vậu. Trác Mộc Cường Ba giữ 
thái độ "kính nhi viễn chỉ” với người bạn trên thương trường này, những câu hỏi anh ta đặt ra gã 
chỉ trả lời câu được câu mất. Đi được nửa ngày đường, Vương Hựu cũng tự cảm thấy bẽ mặt, bèn 
cứ nói bóng nói gió mãi, nhất quyết muốn biết thêm nhiều nữa về những nơi bọn Trác Mộc 
Cường Ba từng đi qua. 


Cơ sở huấn luyện mới cũng không xa xôi cách trở lắm, xuống xe rồi đi bộ thêm nửa ngày đường 
núi nữa là đến nơi. Cơ sở huấn luyện này tọa lạc trên bãi đất trống ở lưng chừng núi, chính giữa 
là một bãi cỏ lớn, bằng phẳng như mái nhà lợp cỏ tranh, vài thứ dụng cụ đơn giản nằm rải rác 
khắp xung quanh, phía dưới là dốc núi như ruộng bậc thang, nhưng cũng không dốc lắm, phía 
sau là vách núi thẳng đứng, phẳng như dao cắt, ước chừng cao khoảng trên dưới hai trăm mét. 
Phóng mắt nhìn ra, nơi này bốn bề đều có sơn cốc bao bọc, cây cối rậm rạp um tùm, bên ngoài 
sơn cốc gió lạnh bời bời, nhưng trong này ấm áp như tháng Hai mùa xuân, chim hót líu lo. 
Phòng ở là một dãy nhà đá đổ nát, thoạt nhìn như chòicanh, chủ yếu là dùng những miếng đá 
vụn cỡ lớn xếp lên mà thành. Nhìn vách đá phẳng như đao cắt phía sau nó, có lẽ dãy nhà này 
được xây bằng nguyên liệu thiên nhiên ở đây luôn. Lầu canh bên vách đá, bãi cỏ giữa núi non 
trùng điệp, cảnh vật tô điểm lẫn nhau, hết sức hài hòa tự nhiên. Dưới ánh tà dương đang ngả về 
Tây, nửa vách tường nhuốm thành sắc đỏ, cây cỏ rậm rạp um tùm mọc men theo dốc núi lại 
xanh thắm một màu, cảnh đẹp nơi đây thật chẳng khác nào tiên cảnh trong tranh vẽ. 


Nghe pháp sư Tháp Tây nói, nơi này là do Lữ Cánh Nam tìm ra, Trác Mộc Cường Ba không 
khỏi thầm thở dài thán phục. Bản thân gã sinh ra ở Tây Tạng, lớn lên ở Tây Tạng, vậu mà tại 
sao gã chưa từng phát hiện ra cảnh đẹp nhường này chứ. Những vùng hoang dã hiếm dấu chân 
người ấu, từ lúc nào bỗng trở nên đẹp đến độ không thể tả xiết thành lời thế này? 


Vương Hựu thấu cảnh tượng ở đây, cũng trào dâng lên một niềm xúc động như thể con chim 
yến được trở về rừng, chỉ muốn vứt ba lô xuống, sải bước chạy qua bên đó, miệng không ngớt 
xuứt xoa: "Oi chà chà, đúng là một nơi tốt thật. " 


Lúc nàu, sau lưng ba người có một giọng nói cất lên: "Làm ơn nhường đường.” 


Chỉ thấy phía sau có một thân hình khôi vĩ, vai gánh hai thùng nước lớn bước đi trên con đường 
nhỏ dẫn lên núi mà như đi trên đất bằng, Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây liền lui sang 
một bên, còn chỗ Vương Hựu lại có một cái gờ, tránh được thùng nước nhưng không tránh được 
thân hình to cao kia. Hai bên chạm nhau, Vương Hựu lập tức loạng choạng, lùi lại ba bốn bước 
liên mới trụ vững được. Người gánh nước lớn tiếng nói: "Anh không sao chứ, đường núi khó đi, 
phải cần thận." Giọng nói người nàu vang vang như tiếng chuông đồng, nhưng là giọng Bắc 
Kinh chính gốc, nói xong, anh ta lại tiếp tục tiến lên phía trước. 


Trong ba người, chỉ có pháp sư Tháp Tây là đã đến nơi này, có điều vừa mới ghé qua cho biết 
địa chỉ thì giáo sư Phương Tân đã gọi điện mời ông tới Lhasa, vậu nên cả ba đều không hề biết 
người nào trong đám người mới đang được huấn luyện ở đây, mà người đàn ông cao lớn vạm vỡ 


Trang 1.319/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kia cũng không nhận ra bọn họ là ai. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo bóng lưng người đó, thấy hơi thấp hơn gã một chút, nhưng tầm 
vóc to lớn hùng vĩ, toát lên cảm giác vững chãi mà mạnh mẽ. Người kia đi được mấy bước mới 
ngoảnh đầu lại, tuổi tác ước chừng ba bốn chục gì đó, môi dàu mặt vuông, mắt to mày rậm, 
gương mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Mấy người đến đây làm gì vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba để ú thấu môi trên người này không có ria mép, cổ họng không có vết hầu, 
giọng nói tuy oang oang thô lỗ, nhưng thanh điệu rất cao, không khỏi giật mình ngạc nhiên, hóa 
ra là một bà chị. Nếu ấn tượng đầu tiên của gã về Lữ Cánh Nam có thể dùng bốn chữ "cân quắc 
anh thư" để hình dung, thì bà chị này lại khiến gã lập tức nghĩ ngay đến bốn chữ "nữ trung hào 
kiệt". 


Lúc này, trên khoảng đất trống xa xa có người chạy tới, từ đằng xa đã kêu toáng lên: "Chị 
Trương, chị về rồi àl " Hóa ra chính là Nhạc Dương. Kế đó, anh chàng trông thấy ba người bọn 
Trác Mộc Cường Ba, tức thì hân hoan reo lên: "Cường Ba thiếu gia, mọi người đến sớm vậy à, 
ha hai ” 


Anh chàng chạy mấy bước đến nơi, giật đòn gánh trên vai chị Trương, nói: "Để tôi, để tôi. Chị 
Trương, vị này chính là Cường Ba thiếu gia. Cường Ba thiếu gia, vị này là chị Trương, là người 
yêu thích các hoạt động thám hiểm, bạn của đội trưởng Hồ Dương, mọi người nói chuyện với 
nhau đi nhé." Dứt lời là gánh liền hai thùng nước chạy về phía dãy nhà đá, lớn tiếng hô ầm lên: 
"Mọi người mau ra xem đi, Cường Ba thiếu gia đến rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba không khỏi dở khóc dở cười, nghe Nhạc Dương nói cứ như thể kêu người 
ta ra xem động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy. Gã thu ánh mắt lại, chỉ thấy trên gương 
mặt chị Trương này vừa có vẻ nghi hoặc, lại như đang cười cười, như thể muốn nói, "không 
giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm." Gã đang nghĩ vậy, đã thấy chị ta chìa tay ra nói: 
"Không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm. Trương Đình Hồ, đang làm việc tại công ty Thi 
Nhã." 


Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra. Công tụ Thi Nhã này gã cũng biết, đó là một công tụ sản xuất 
đồ trang điểm, đa số các sản phẩm Mẫn Mẫn dùng đều từ công ty này mà ra. Quả là khó tưởng 
tượng nổi, quú bà có cái tên đầu nam tính, yêu thích mạo hiểm này lại làm việc trong công tụ 
bán mỹ phẩm. Có điều, nhìn lại, chị Trương Đình Hổ này ăn mặc cũng hết sức khéo léo, không 
xăm môi tô màu bôi son trát phấn, lại khiến người ta có cảm giác dưới gương mặt thô hào kia 
vẫn còn mấy phần vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ. 


Hai người vừa bắt tay, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác bàn tay ấu dàu dặn mà mạnh mẽ, có thể 
nói là khác một trời một vực với bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn. "Trác Mộc Cường Ba, trước 
làm việc ở tập đoàn Thiên Sư, giờ đang thấtnghiệp." 


Trương Đình Hổ ngửa mặt cười lớn nói: "Ông chủ Trác, bọn họ thường hay kể chuyện của anh 
lắm, nếu anh mà là dân thất nghiệp lang thang, thì đám lính lác như chúng tôi đây có thể gọi là 
Cái bang được rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cường Ba, bạn bè đều gọi tôi như vậy. Vị này là pháp sư Tháp Tây... 
Vị nàu..." kế đó, gã liền giới thiệu pháp sư Tháp Tây và Vương Hựu với chị Trương. 


Trang 1.320/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Qua đây nói chuyện, qua đây nói chuyện đi, mọi người đều đợi anh đến đấy." Trương Đình Hổ 
kéo tay Trác Mộc Cường Ba về phía dãy nhà ở, nghiêng đầu liếc nhìn Vương Hựu một cái, nói: 
"Mặt anh trông quen lắm." 


Vương Hựu cười cười nói: "Tôi làm bất động sản." 


Hỗ; là anh! " chị Trương vỗ mạnh một phát, suýt chút nữa làm Vương Hựu khuvu xuống. Cũng 
may chị ta nhanh tay lẹ mắt, nhấc ba lô của anh ta lên, nói: "Mọi người đi cả ngày đường chắc 
mệt rồi hả, để tôi giúp mang mấy thứ này vào." Cánh tay hơi dùng sức một chút, đã nhấc cả 
người lẫn ba lô của Vương Hựu lên như xách con gà con vậy. Vương Hựu vội rối rít kêu lên: 
"Không cần đâu, không cần đâu. " 


Ở phía bên kia, Nhạc Dương vừa kêu toáng lên, trong dãy nhà đá đã ùn ùn chạy ra cả đám 
người, đa phần đều không quen biết, nhưng Trương Lập và Mẫn Mẫn cũng đứng lẫn trong đó. 
Vừa trông thấy Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba đã nhoẻn miệng nở một nụ cười hiểu ý. Mẫn 
Mẫn chen ra khỏi đám đông, rảo bước chạy tới. Chị Trương liếc sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, 
nhe răng cười: "Tình nhân nhỏ của anh đến kìa, còn không mau mau lên." 


Trác Mộc Cường Ba cúi đầu mỉm cười, bước lên đón. Mẫn Mẫn lập tức bổ nhào vào lòng gã. 
Trác Mộc Cường Ba cũng hân hoan bế bổng cô lên xoay mấy vòng mới dừng lại. Hai người dụi 
cổ vào nhau, đứng giữa làn gió lỏng lộng. Mấy người hiếu sự thấy thế liền rú âm cả lên. 


Kế đó, Nhạc Dương và Trương Lập lần lượt giới thiệu những người mới cho Trác Mộc Cường 
Ba, hơn một nửa trong số đó đều do đội trưởng Hồ Dương tìm về. Mọi người nói chuyện rất vui 
vẻ, chỉ có điều không thấy bóng Lữ Cánh Nam đâu. Trác Mộc Cường Ba biết, nhất định là cô 
đang ở trong phòng sắp xếp tài liệu, hoặc cố ý không muốn gặp gã. Không hiểu tại sao, trong 
lòng gã cứ thấy hụt hãng như thiếu thiếu gì đó. 


Nói chuyện loáng thoáng vài câu, Trương Lập liền đến bên cạnh gã, thấp giọng thì thào: 
"Cường Ba thiếu gia, giáo quan bảo anh vào nói chuyện." Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, đưa 
mắt nhìn chị Trương đang lớn tiếng nói gì đó. Không hiểu tại sao, gã cảm thấy chị Trương này 
vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nói đủ thứ từ chuyện kinh doanh đến chuyện chó, rồi từ chó lại 
nói đến chuyện đi thám hiểm, thứ cảm giác hối hận vì đã gặp nhau quá muộn ấy thực hoàn toàn 
khác với lúc ở với Vương Hựu. Gã vỗ vỗ lên vai chị ta, nói: "Tôi đi một lát, Lữ Cánh Nam gọi." 


Trương Đình Hổ nói: "Đi đi, con bé ấy lợi hại lắm đấy. Cô nàng mà không đi huấn luyện bộ đội 
đặc chủng, ra thương trường làm ăn thì không có đối thủ đâu. Cả tôi và anh đều không phải đối 
thủ của cô ấy." Trác Mộc Cường Ba đi được hai bước, chị ta lại lớn tiếng nói: "Này, Cường Ba à, 
tôi giúp anh dọn dẹp phòng ốc rồi đấy, tối nay uống rượu! " 


Trác Mộc Cường Ba "ừm" một tiếng, rồi gọi Trương Lập: "Đi thôi." 


Trương Lập lắc đầu: "Không, giáo quan chỉ gọi có một mình anh, có gọi tôi đâu." Nói xong, anh 
chàng liền đưa mắt liếc nhìn Mẫn Mẫn, cùng với Nhạc Dương lộ ra một nụ cười hết sức gian 
xảo. 


Phòng Lữ Cánh Nam ở cuối cùng bên trái dãy nhà đá. Còn chưa ởi tới nơi, tiếng ồn ào huyên 
náo ở dãy bên phải đã nhỏ dần, trong hành lang vên tĩnh lạ thường, tựa như có thứ gì đó đã 
ngăn cách hai thế giới. Chỗ nào có Lữ Cánh Nam, chỗ ấu bao giờ cũng tĩnh lặng, lạnh lẽo dị 


Trang 1.321⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thường. 


Trác Mộc Cường Ba đầy cửa phòng. Lữ Cánh Nam đang đứng một mình bên ô cửa số đá, vầng 
tịch dương hắt xuống mái tóc dài đen óng ánh, nửa gương mặt ánh lên sắc hồng, nửa kia lại hơi 
nhợt nhạt. Trác Mộc Cường Ba đứng ngoài cửa ra vào, Lữ Cánh Nam đứng dưới ô cửa số, bốn 
con mắt nhìn nhau trân trân. Hồi lâu sau, Lữ Cánh Nam mới lên tiếng: "Đến rồi à." 


"ỪÙm." 

"Gặp những người ngoài kia chưa? ” 
"Ùm." 

"Ngồi đi." 

THƯỚC, 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm rải rác trên bàn, lật bừa mấy cái, như muốn tìm 
thứ gì đó mà nhất thời không tìm thấu. Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống chiếc ghế cách xa cửa 
số nhất, lẳng lặng quan sát cô. Lữ Cánh Nam sắp xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn, ngẩng đầu 
lên nói: "Phải rồi, hôm qua nghe Ba Tang kể lại, hai anh ở Nga đã gặp phải một đối thủ cực kỳ 
lợi hại, về sau anh bị toàn thân thoát lực cũng là do cầm cự với hắn gây ra." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, kể vắn tắt lại tình cảnh của bọn họ ở Nga. Gã biết Lữ Cánh Nam 
đã có được một phần thông tin từ chỗ giáo sư Phương Tân và Ba Tang, vì vậu chỉ kể một số chi 
tiết và nêu ra vài kiến giải của cá nhân. 


Lữ Cánh Nam có vẻ không được tập trung. Cô không tỏ ra quan tâm lắm đến những tình tiết 
nhỏ lúc chiến đấu của Trác Mộc Cường Ba, chỉ hỏi mấy câu, nhưng toàn bộ đều về tình hình sức 
khỏe của gã. Gã cũng không biết nên trả lời cô thế nào. Tuy pháp sư Tháp Tây nói sức khỏe gã 
không có gì đáng lo ngại, nhưng cụ thể là ra sao, pháp sư Tháp Tây lại không nói kỹ. Ngoài ra, 
pháp sư Tháp Tây đã nhìn ra hô hấp của gã có điều dị thường, nhất định ông cũng đoán được, 
ngoài pháp sư Á La ra, chỉ có Lữ Cánh Nam mới dạu được cho gã phương pháp hô hấp ấy. Gã 
liền kể chuyện về pháp sư Tháp Tây cho Lữ Cánh Nam, nhưng cô không tỏ vẻ gì, cũng không 
hiểu là đang nghĩ gì trong đầu nữa. 


Hai người một hỏi một đáp, nhưng cứ nhát gừng nhát gừng. Nói chuyện được mấy phút, bầu 
không khí bắt đầu từ từ trở nên trầm lặng, Lữ Cánh Nam thôi không đặt câu hỏi nữa, tựa như 
đang chìm sâu vào suy tư. Trác Mộc Cường Ba cũng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô. 


Lữ Cánh Nam suy nghĩ giây lát, rồi ngắng đầu lên, đón ánh mắt Trác Mộc Cường Ba. Hai người 
đều cảm thấy bầu không khí có chút gì đó khác thường, bèn cùng lúc cất tiếng: "À, chuyện đó..." 
"Chuyện đó..." 


Rồi cả hai lại cùng lúc im bặt, ngưng lại một chút, lại đồng thanh nói: "Cô nói trước." "Anh nói 
ñi.” 


Hai người đều mỉm cười gượng gạo. Trác Mộc Cường Ba lại nói: "Cô nói trước đi." 


Lữ Cánh Nam nói: "Tôi đã nghe Ba Tang kể về cảm giác lúc đối mặt với tên đó, giờ lại nghe 
anh nói thêm một lượt nữa, hai lần xác minh, có thể cho rằng người này là một cao thủ quyền 


Trang 1.322/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cước, có điều chỉ có thể nói là cao thủ đối với người bình thường, chưa chắc y đã là đối thủ của 
pháp sư Á La đâu. So với cao thủ thực sự, y cũng chẳng đáng là gì cả, vì vậu anh không cần lo 
lắng về chuyện này làm gì. Đáng ngại hơn là sức khỏe của anh, cần phải chú ý nhiều hơn, 
không nên hấp tấp vội vàng. Tôi... tôi nói hết rồi. " 


Trác Mộc Cường Ba khe khẽ gật đầu, thầm nhủ: "Người đó còn chưa được tính là cao thủ thực 
sự, vậu người như thế nào mới là cao thủ thực sự đây? " Đang suy nghĩ, chợt thấy Lữ Cánh Nam 
nhìn về phía mình, xòe tay ra, ý như muốn bảo: Tôi nói xong rồi, tới lượt anh đấy. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nghe nói lần này gọi chúng tôi trở về, là vì cô nhận được thông tin có 
một số tổ chức nước ngoài muốn gây bất lợi cho chúng tôi." 


2» 


"Ùm, phải." Lữ Cánh Nam nói: "Tôi đang định nói chuyện này với anh đây. Chắc là giáo sư 
Phương Tân đã nói qua rồi. Ở bên Colombia, tài liệu vẻ các anh hình như là do Merkin tiết lộ ra. 
Ngay từ lúc tiến vào rừng rậm, quân du kích Colombia đã nắm rõ tài liệu về bốn người trong 
nhóm các anh cả rồi. Tôi cũng mới nhận được thông tin rằng, bọn họ đã phát lệnh truy sát các 
anh trên toàn thế giới, còn may là lần này mấy anh đã bình an trở về đấy. " 


"Merkin? " Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc nói: "Sao cô biết là hắn? " 
Lữ Cánh Nam nói: "Đây là kết luận từ một số lời ăn tiếng nói thường ngày của đám thủ hạ hắn." 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc, Lữ Cánh Nam làm sao mà biết được bọn thủ hạ của 
Merkin hàng ngày nói gì chứ? Lữ Cánh Nam đột nhiên dừng lại, hỏi: "Ai đấy? " 


Cánh cửa gỗ "cót két" một tiếng, từ từ đấu ra, Nhạc Dương trợn tròn mắt, hết sức nghiêm túc 
bước vào, trong tau cảm một tập các biểu bảng, nhìn Lữ Cánh Nam nói: "Giáo quan, đây là 
thành tích huấn luyện của những người mới trong tuầnnày." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong ánh mắt Nhạc Dương, thầm nhủ thằng nhóc 
này chắc chắn đã đứng bên ngoài cửa nghe lén từ trước, bị phát hiện mới cảm tài liệu đã chuẩn 
bị từ trước đi vào, cố làm ra vẻ nghiêm túc, chỉ đáng tiếc mình và Lữ Cánh Nam không xảy ra 
tình huống như cậu ta tưởng tượng... Hả, tại sao lại đáng tiếc, lẽ nào, mình cũng muốn có 
chuyện gì xảy ra hay sao? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba vội sắp xếp lại tư duy, trở lại với 
cuộc đối thoại ban nãy, cất tiếng hỏi: "Tôi không hiểu, ú của cô vừa nãy là thế nào? Làm sao cô 
biết được thủ hạ của Merkin nói gì? Lẽ nào, chúng ta có người ở bên cạnh hắn à? " 


Nhạc Dương vốn đã đưa xong tài liệu, đang định đi ra, nghe Trác Mộc Cường Ba nói mình có 
người cài cắm bên cạnh Merkin, bất giác dừng bước lại. 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn Nhạc Dương, thở dài nói: "Đúng vậu, từ mấy năm trước, khi Merkin 
mang hàm cố vấn quân sự của nước nào đó hoạt động ở dải Đông Nam Á, đã được nước ta rất 
để ý, vì vậu mới phái người thâm nhập vào nội bộ tổ chức của hắn. Về sau mới phát hiện ra, 
hắn chỉ dùng chức cố vấn quân sự ấy làm chiêu bài, còn thực chất là chuyên nghề buôn bán văn 
vật phi pháp. Nhưng theo tin tức của nhân viên chúng ta đưa về, ngay cả hoạt động buôn bán 
văn vật phi pháp ấy dường như cũng chỉ là một thứ để hắn che đậu, ngoài ra hắn còn đang kế 
hoạch làm gì đó. Có điều, con người nàu cực kỳ cần thận, người của ta không có cách nào tiếp 
cận đến trung tâm tổ chức của hắn, vì vậu, cứ phải theo mãi đầu mối này." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy thì, tất cả hành động của Merkin đều nằm trong tay chúng ta rồi 


Trang 1.323/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải không? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Không. Anh coi thường Merkin quá rồi. Một kẻ có thể trở thành cố vấn 
quân sự của nhiều nước đâu có dễ đối phó như vậy chứ. Kẻ này tính tình đa nghi, cực khó tiếp 
cận, nhân viên của ta tuy đã thâm nhập vào nội bộ tổ chức hắn tiểm phục nhiều năm, nhưng 
cho đến nay vẫn chưa được hắn tín nhiệm, căn bản vẫn chưa thể tiếp xúc đến những bí mật bên 
trong, hơn nữa hành động cũng bị khống chế rất nhiều. Vì vậy, người của chúng ta rất khó khăn 
khi chuyển thông tin tình báo về, hơn nữa, số lượng thông tin cũng cực kỳ hữu hạn. Có điều, 
chúng ta có được bản đồ đi Mặc Thoát tìm Cánh cửa Sinh Mệnh và Đảo Huyền Không tự, phần 
nhiều là cũng nhờ vào người đồng chí này đó." 


Nhạc Dương gật gật đầu như đã ngộ ra điều gì đó, lời của Lữ Cánh Nam đã giải thích được một 
mối nghi hoặc lớn vẫn vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay. Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy các 
tư liệu về Merkin đó, cũng là do người đồng chí này cung cấp hả? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Không, tư liệu về Merkin mà tôi đưa cho mọi người lần đầu tiên ấy, đều 
là phía chính phủ điều tra bề nổi, còn thân thế cá nhân của Merkin vẫn là một câu đố chưa lời 
giải đáp. Đây cũng là nguyên nhân người đồng chí kia tiềm phục bên cạnh hắn. Trên thực tế, 
chúng tôi không thuộc cùng một bộ phận, chuyện bên cạnh Merkin có người của chúng ta mãi 
đến gần đây tôi mới biết, hơn nữa người đó đã mất liên lạc với thượng cấp. Theo phán đoán ban 
đầu, e rằng thân phận của anh ấu đã bị bại lộ rồi." 


Nhạc Dương giật bắn mình, thân phận bại lộ có nghĩa là gì, người đã được huấn luyện làm nội 
gián như anh đương nhiên hiểu rất rõ. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "Sao lại thế được, chẳng 
phải đã tiềm phục suốt mấy năm rồi hay sao? " 


Lữ Cánh Nam tiếc nuối nói: "Giờ có phải đã bại lộ thân phận hay không vẫn chưa thể nói được, 
chỉ có điều từ đó đến giờ anh ấy vẫn chưa được Merkin thực sự tin tưởng, mà theo thông tin nội 
bộ, cấp trên đã năm lần liên lạc thất bại với anh ấy rồi, trước đó người đồng chí kia cũng không 
ngầm báo rằng mình sẽ phải lặn một thời gian dài." 


Về điểm này, Nhạc Dương hiểu rất rõ, thân làm gián điệp nằm vùng, tính cảnh giác phải cực kỳ 
cao. Thông thường khi thân phận có khả năng bị nghi ngờ, dù là nhỏ nhất, họ cũng sẽ báo trước 
với tổ chức rằng mình cần phải nằm vên một thời gian dài, cắt đứt tất cả mọi liên lạc. Nếu 
không có ám hiệu như vậy, chỉ có thể nói rằng, trước khi bị phát hiện, người gián điệp ấy vốn 
không hề nhận ra mình đã bị phát hiện. Nếu liên lạc thất bại ba lần liên tiếp, sẽ bị nhận định 
rằng thân phận đã bại lộ. 


Lữ Cánh Nam cầm hai tập tài liệu trên mặt bàn lên, nói: "Đây là những tài liệu cuối cùng được 
người đồng chí ấy gửi về. Tôi gọi anh đến, chính là để xem cái này. Đây là danh sách thủ hạ của 
Merkin." 


Thấy Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cầm danh sách lên, Lữ Cánh Nam lại nói: "Hơi khác 
với những gì chúng ta nghĩ, Merkin không dùng đến bọn lính đánh thuê người Nga. Trước mắt 
hắn sử dụng hai lực lượng khác nhau, nhóm thứ nhất là những tên tù và tội phạm bỏ trốn hắn tụ 
tập được trong thời gian buôn lậu văn vật ở vùng Đông Nam Á mấy năm trước, còn nhóm thứ 
hai... 


Lúc này Trác Mộc Cường Ba đã mở tập tài liệu, lật ra tấm ảnh đầu tiên, người trong ảnh chính 


Trang 1.324/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là Ngưu Nhị Oa, không khỏi giật mình kinh ngạc ngước lên nhìn Lữ Cánh Nam. Chỉ nghe cô nói 
tiếp: "Suy đoán của mọi người là chính xác, nhóm thứ hai chính là lũ Hồ Lang ở Khả Khả Tâu 
Lụ. Bọn săn trộm này có lẽ đã bán mạng vì tiền, chắc là Merkin đã liên hệ với chúng trong lần 
truy đuổi anh và Trương Lập đến Khả Khả Tây Lý ấy." 


Trác Mộc Cường Ba cúi xuống xem phần tư liệu về Ngưu Nhị Oa, chỉ thấy viết, Họ tên: Ngưu 
Nhị Oa; Tuổi: 35... Sở trường: mai phục, bắn tỉa. Ngoài ra không còn gì nữa. 


Trác Mộc Cường Ba không kìm được, buột miệng hỏi: 'Ít thế thôi à? " 


Lữ Cánh Nam gật đầu: "Ứm, đâu chính là chỗ cần trọng của Merkin, hắn cố ý không để hai 
nhóm người này lẫn lộn với nhau, mà chia làm hai đội, hơn nữa còn khoét sâu hố ngăn cách và 
tăng cường ú thức cạnh tranh giữa hai đội này, chỉ khi nào huấn luyện hai đội mới ở chung một 
chỗ, thoạt nhìn có vẻ lơi lỏng, mà thực chất hết sức nghiêm mật. Hai nhóm người này rất ít khi 
giao lưu, sau khi kết thúc huấn luyện lại được chia về đội của mình, chẳng thấy mặt nhau bao 
giờ, nên người ở nhóm này khó mà thăm dò được nhiều thông tin ở nhóm kia. Chẳng những 
thế, tổ chức của hắn còn sử dụng một cơ chế đào thải cực kỳ tàn khốc, một khi đã gia nhập, 
muốn rút lui chỉ có con đường chết, và những kẻ thành tích quá kém cỏi bị đào thải, cũng chỉ có 
một con đường chết mà thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, không khỏi nhớ đến ý thức cạnh tranh và cơ chế đào thải trong 
các công tụ. Tên Merkin kia hắn là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện nàu. 


Trang 1.325/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 49 - Suy Đoán Về Merkin 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Không sai, tiểu đội Seifert chỉ là danh nghĩa, nhiệm vụ của bọn 
họ chính là che giấu mục đích thực sự của Đức Quốc xã khi cho người xâm nhập Tây Tạng. 
Cùng với năm người này vào Tây Tạng, còn tám thành viên khác, đây chính là nguyên nhân các 
bức ảnh không thể chụp đầu đủ. Làm như vậy là để đảm bảo rằng, tám người cùng đến Tâu 
Tạng với bọn họ triệt để vô hình trên bất cứ tài liệu nào. Hơn nữa, ngoài các tài liệu đã được giải 
mật mà cậu và Ba Tang mang ở Nga về, chúng ta không thể tra ra được bất cứ thông tin nào 
liên quan đến tám người nàu ở những kênh khác. Từ điểm này, có thể thấy đảng Quốc xã đã 
bảo mật về tám con người này đến mức độ nào, có thể nói họ là tám con người hoàn toàn 
không hề tồn tại trên đời này vậy. Tài liệu ở đâu, cậu xem thử đi." 


Sự chú ý của Lữ Cánh Nam tập trung dồn lên người Nhạc Dương, chỉ thấy tay trái Nhạc Dương 
không ngừng vân vê mép tập tài liệu, lật từng trang, từng trang một. Đột nhiên, ánh mắt anh 
dừng lại trên tấm hình của Đạt Kiệt, tay trái đột nhiên bóp chặt lại, như chỉ sợ bị ai giật mất tập 
tài liệu. Lữ Cánh Nam thoáng động tâm, thầm nhủ: "Quả nhiên là hắn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà, hắn dùng thủ đoạn thống trị bằng sắt và máu ấu để khống 
chế cả một đám liều mạng, không sợ đám thuộc hạ đó tạo phản hay sao? " 


Lữ Cánh Nam tạm gạt tâm tư về Nhạc Dương sang một bên, đáp: "Đây chính là điểm lợi hại và 
đáng sợ của tên Merkin này, cũng có nghĩa là, thuộc hạ của hắn đều cho rằng, năng lực và tư 
duy của chúng đều còn xa mới bì kịp được ông chủ lớn Merkin của mình. Muốn tạo phản hắn, 
trừ phi phải mạnh hơn hắn, hoặc ít nhất cũng phải có năng lực tương đương. Tôi nghĩ, mới ban 
đầu chắc chắn cũng có kẻ liều mạng bạo loạn, nhưng đến giờ Merkin vẫn sống rất thoải mái." 


Lúc này, Nhạc Dương đã lên tiếng: "Giáo quan, số tài liệu nàu, tôi có thể..." 


"Không được." Lữ Cánh Nam ngắt lời: "Tài liệu nàu tạm thời vẫn chưa thể tiết lộ ra ngoài. Cậu 
biết quy củ rồi đấu, khi nào xác định được danh sách đội viên mới cuối cùng, mới có thể cho họ 
biết tư liệu về đối phương được." 


Nhạc Dương trầm ngâm không nói gì nữa, lại nghe Lữ Cánh Nam lên tiếng: "Cậu có thể ra 
ngoài được rồi. À phải, mời pháp sư Tháp Tây đến đây giúp tôi." 


Nhạc Dương để lại tập tài liệu, xoay người đi ra cửa, trong lòng không đau nhói thấu tâm can, 
mà ngược lại còn trào dâng lên niềm sung sướng khôn tả xiết. Một giọng nói vắng lên từ tận sâu 
thắm đáy lòng, cứ không ngừng vang vang mãi trong óc, mỗi lúc một to hơn: "Tìm thấy hắn rồi, 
tìm thấy hắn rồi, tìm thấy hắn rồi! ..." 


Đạt Kiệt; Nam, 33 tuổi, người Tạng ở Thanh Hải; Sở trường: ngụy trang, phá cạm bẫu, giải 
phẫu. 


Mỗi một chữ đều in sâu rõ ràng vào trong óc Nhạc Dương, cả bút tích viết tau, thể chữ thế nào, 
hết sức rõ rệt, như đã khắc sâu vào xương vào cốt anh rồi vậu. 


Trang 1.326/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đợi Nhạc Dương ra ngoài, Lữ Cánh Nam mới nói với Trác Mộc Cường Ba: "Trong bản tài liệu 
này đã chỉ ra rất rõ ràng, cần phải chú ú đến một người tên là Max. Kẻ này không có bản lĩnh 
gì, nhưng lại rất được Merkin tin tưởng, thường xuyên đi theo bên cạnh hắn, người đồng chí làm 
gián điệp kia có nhắc nhở chúng ta, muốn lấy được nhiều thông tin về Merkin hơn nữa, có thể 
bắt đầu ra tay từ kẻ này." 


TẬP 


Trác Mộc Cường Ba "ồ" lên một tiếng, lật tìm trong tập tài liệu, nhưng Lữ Cánh Nam đã nói: 
“Trong này không có tài liệu về Max đâu, thân phận của hắn cũng bí mật như là Merkin vậu. 
Dựa vào các tài liệu khác để phân tích, có thể thấy tên này là kẻ nhát gan ngại chuyện, bản lĩnh 
chẳng có gì hơn người, sở trường nhất cũng không ngoài tài nịnh hót lấy lòng ông chủ, nhưng 
hắn lại là người ở bên cạnh Merkin được lâu nhất đó." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ra là vậy. Nhưng nếu thường xuyên ở bên cạnh Merkin, chẳng phải 
cả hành tung hắn ra sao chúng ta cũng không nắm bắt được, thế thì làm sao hạ thủ với hắn được 
đây? Ừm, đây không phải là...? " gã lại lật một trang tài liệu mới, bên trên không có ảnh, chỉ 
viết: Hồ Lang; Sở trường: tất cả kỹ xảo sinh tổn nơi hoang dã và khả năng chiến đấu; Tuổi: 
không rõ, nghi ngờ là kẻ xuất thân từ lính đặc chủng cao cấp. 


Lữ Cánh Nam giải thích: "Đây là Hồ Lang, chính là thủ lĩnh của tổ chức Hồ Lang ở Khả Khả 
Tâu Lý, người này cực kỳ khó tiếp cận, tính cảnh giác rất cao, vì vậu không có cách nào chụp 
lén hình ụ được. Đồng chí nằm vùng của chúng ta đặt ra nghi ngờ hắn xuất thân từ lính đặc 
chủng cao cấp, chứng tỏ một điều, anh ấy cho rằng con người này, ít nhất cũng phải có năng lực 
của một đội trưởng trong quân đoàn đặc chủng." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Hoang đường quá, có thực lực của bộ đội đặc chủng mà lại ở Khả Khả 
Tây Lý săn trộm hay sao, không thể nào." 


Lữ Cánh Nam nói: "Đương nhiên, đây chỉ là kết luận của người nằm vùng kia, dựa theo lú giải 
của cá nhân anh ấu về bộ đội đặc chủng mà thôi. Thực ra tên Hồ Lang này chưa chắc đã có 
thực lực như thế, cũng rất có khả năng hắn không phải là quân nhân nước ta, nói không chừng 
là đội viên của một quân đoàn đặc chủng nước ngoài nào đấu..." Nói tới đây, cô bỗng ngừng bặt 
lại, liền thấy Trác Mộc Cường Ba cũng đang trợn tròn đôi mắt thô lố nhìn mình. Hai người cùng 
lúc liên tưởng đến mấy câu Ba Tang nói trong cung điện băng... 


"Hắn tên là Tâu Mễ, cũng là một con nhện." 
"Lần cuối cùng đó, hắn không đi." 
Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ nhiều hơn nữa. 


"Hừ hừ, đáng tiếc thay, một đám lính đặc chủng lại suụ bại đến mức phải sống bằng nghề săn 
trộm...” 


Một hồi lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới lầm bẩm nói: "Thế này thì trùng hợp quá, khả năng là 


rất nhỏ. 
Lữ Cánh Nam nói: "Nhưng dù sao vẫn có khả năng này, phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba vẫn còn muốn nói thêm, Lữ Cánh Nam đã chặn lại: "Chuyện nàu ngừng ở 
đâu, tạm thời chớ nên nói cho họ biết. Anh có thể cầm về nghiên cứu, dựa trên sở trường của 


Trang 1.327/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đối thủ, đưa ra suy nghĩ của mình, xem có thể giúp ích gì cho đợt huấn luyện mang tính định 
hướng cho các thành viên mới hay không. Dẫu sao chúng ta cũng phải nói hết chân tướng cho 
những người qua được khảo hạch cuối cùng, để họ biết được đối thủ cạnh tranh của mình là 
người như thế nào. Giờ tôi còn chuyện khác muốn nói với anh. Nghe giáo sư Phương Tân kể, 
lúc anh nằm viện ở Thượng Hải, có một người thần bí đến tìm anh, hụ vọng anh tiết lộ những 
đầu mối chúng ta tìm được trong hai năm vừa qua. Mới rồi anh sang Nga cũng gặp lại người nàu, 
hơn nữa còn đụng rất nhiều thế lực không rõ thân phận nữa, đúng không? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đây cũng chính là thông tin mà gã rất muốn biết. 


Lữ Cánh Nam cầm một tập tài liệu khác lên, nói: "Ban đầu, chúng tôi vốn cho rằng công tác bảo 
mật của chúng ta đã làm rất tốt, chắc là sẽ không xảy ra xung đột với các tổ chức quốc tế, vì vậu 
cũng không cần thiết phải chỉ mặt điểm tên từng tổ chức một cho mọi người làm gì. Nhưng, lần 
này không biết là người nào trong nhóm huấn luyện đặc biệt, vì nguyên nhân gì đó mà đã để lộ 
những việc chúng ta đang làm ra ngoài, khiến cho bọn họ để ý tới rồi. Đây là tài liệu về một số 
tổ chức nước ngoài chúng ta thu thập được cho đến lúc này." 


Trác Mộc Cường Ba cầm tập tài liệu, nói: "Lần này không phải là đã tìm rất nhiều thành viên 
mới hay sao, muốn người ta gia nhập, cũng phải cho người ta biết chút gì đó chứ? Có lẽ chính vì 
vậy nên mới thu hút sự chú ý của các tổ chức nước ngoài kia thôi. Chắc không phải tiết lộ ra vì 
mục đích nào đó đâu? " 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: "Không, tôi đã phân tích rất kỹ lưỡng thái độ và thời điểm tên béo đó đến 
tìm anh, hắn ta có vẻ khẳng định rất chắc chắn về những việc anh từng trải qua. Những tổ chức 
nước ngoài ấu cũng không phải mấy ngọn đèn cạn dầu đâu, nếu chỉ là tin đồn vỉa hè, thậm chí 
còn chẳng thể khiến bọn họ hứng thú nữa là. Tôi có thể khẳng định với anh rằng, người làm rò 
rỉ tin tức, nhất định ở trong nhóm của chúng ta, nhất định là một thành viên nào đấy đã từng 
vào sinh ra tử với chúng ta." 


Trác Mộc Cường Ba tay trái cầm tập tài liệu vỗ vào bàn tay phải: "Nói như cô, đó lại là tên thủ 
hạ của Merkin mà trước giờ cô vẫn cho rằng hắn tiềm phục ở trong đội chúng ta phải không? 
Vậu lần này là do Merkin lệnh cho hắn làm rò rỉ tin tức hay sao? Hay là, hắn lại đổi chủ mới, 
muốn tìm người mua? " Gã đột nhiên cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn, khó chịu vô cùng, dường 
như lời của Lữ Cánh Nam đã chạm đến yếu huyệt chí mạng nào đó, nhưng nhất thời cũng 
không thể nghĩ ra được cô nói có điểm nào không đúng, chỉ là cảm thấy Lữ Cánh Nam nói như 
vậu, khiến gã tổn thương rất lớn. 


Lữ Cánh Nam nói: "Chuyện này, cũng chưa thể nói chắc được, có lẽ vẫn còn khả năng khác..." 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cao giọng lên: "Hừ, đúng rồi, còn một khả năng nữa, đó là trong 
đội của chúng ta lại có thêm một tên phản bội, hắn ta làm việc cho một thế lực khác nữal Hai 
Giáo quan của tôi ơi, nhóm của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người nào? Đếm được trên đầu 
ngón tay đấy, hôm nay cô nghi ngờ người này, ngày mai lại nghi ngờ người khác, cứ như vậy thì 
còn ý nghĩa gì nữa chứ? ” 


Lữ Cánh Nam biết, mình lại chạm đến chủ đề Trác Mộc Cường Ba khó chịu nhất, tiếp tục nói 
nữa chắc chắn sẽ khó tránh khỏi một trận tranh cãi nảy lửa. Thấy gã đang giận dữ đùng đùng lật 
giở tập tài liệu, cô đành nói lảng sang chuyện khác: "Ứm, cái người đến tìm anh nói tổ chức của 
bọn hắn đứng vào hàng Top 10 trong các tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trên toàn 


Trang 1.328/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thế giới, nhưng theo thống kê của chúng tôi, cả thế giới, chỉ có bảy tổ chức lớn, có thực lực thật 
sự mà thôi. Những tổ chức này lần lượt ẩn mình ở Đức, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Y và Israel." 


"ỪÙm." Trác Mộc Cường Ba biết, Lữ Cánh Nam đã nhượng bộ mình, cảm giác giận dữ bất chợt 
dâng lên trong lòng ấy cũng từ từ xẹp xuống, tan biến đi. Gã bình tĩnh xem lướt qua tập tài liệu, 
tiện thể hỏi luôn: "Vậu Merkin thuộc về tổ chứcnào? " 


Lữ Cánh Nam nói: "Merkin không thuộc về tổ chức nào hết, hắn ta đột nhiên xuất hiện." 


Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên nhìn Lữ Cánh Nam, câu nói này của cô có thể giải thích 
theo hai cách, một là trước đâu Merkin không hề biết đến Bạc Ba La thần miếu, gần đây, hắn ta 
mới đột nhiên hứng thú với nơi nàu; hai là Merkin trước giờ vẫn luôn theo đuổi tìm kiếm Bạc Ba 
La thần miếu, nhưng nguồn cung cấp thông tin của Lữ Cánh Nam lại không thể điều tra ra 
được. 


Gã căn vặn: "Không thể nào chứ, tên Merkin nàu không phải chỉ dùng hai chữ "lợi hại" mà có 
thể hình dung. Hắn chỉ đi một vòng quanh khu vực Đông Nam Á mà đã khiến cấp trên cao độ 
trọng thị, còn phái cả nhân viên đặc công ngầm bên cạnh nữa. Vậy mà, hắn bắt đầu hứng thú 
với Bạc Ba La thần miếu từ khi nào, tại sao lại tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chẳng lẽ... chẳng 
lẽ... không có bất cứ tư liệu nào hay sao? ” 


Lữ Cánh Nam xòe tay ra, lắc đầu, tỏ vẻ chính cô cũng không biết. Chợt bên ngoài có tiếng 
người vang lên: "Vấn đề này, để tôi trả lời cho cậu, Cường Ba thiếu gia." 


Hai người ngoảnh đầu lại, hóa ra pháp sư Tháp Tây đã đứng ở trước cửa. Lữ Cánh Nam đứng 
dậy nói: "Pháp sư Tháp Tây, ngài đến rồi. " 


Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho Lữ Cánh Nam ngồi xuống. Không kịp thấy pháp sư làm động tác 
gì, tập tài liệu Trác Mộc Cường Ba đang đọc bỗng đã xuất hiện trên tau ông rồi. Pháp sư Tháp 
Tây mỉm cười nói: "Tài liệu này là thống kê của phía chính phủ, những tổ chức được nêu trong 
này toàn bộ đều lộ mình ra ánh sáng, cho dù được liệt vào bảy tổ chức hàng đầu, chỉ cần điều 
tra cẩn thận là tra ra được hết, hơn nữa một số tổ chức nhỏ trong đây đã giải tán từ nhiều năm 
trước rồi, xem cũng chẳng ích lợi gì." Nói xong, ông nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn Lữ Cánh 
Nam, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với Trác Mộc Cường Ba, lại nói: "Đối với các tổ 
chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chúng tôichia ra làm ba loại lớn, một là tổ chức bí mật 
thuộc Tây Tạng, hai là tổ chức bí mật bên ngoài, ba là những tổ chức theo sau Morton Stanleu. 
Trước tiên là nói đến các tổ chức thuộc Tây Tạng, khái niệm này chỉ các đại gia tộc biết được ít 
nhiều sự việc đằng sau tấm màn bí mật sau khi Đạo quân Ánh sáng đột nhiên biến mất. Tuy họ 
không biết đến cái tên Bạc Ba La thần miếu, nhưng lại biết về những báu vật chất chứa trong Tứ 
Phương miếu và chiến tích vô địch của Đạo quân Ánh sáng. Mặc dù được biết tin tức Đạo quân 
Ánh sáng biến mất rất muộn, lại thông qua nhiều con đường khác nhau, nhưng ngay từ lúc họ 
có được thông tin, họ đã bắt đâu tìm kiếm dấu vết của Đạo quân Ánh sáng để lại và những địa 
điểmcó khả năng chôn giấu kho báu rồi. Về sau khi vương triều Thổ Phồn sụp đổ, trải qua chiến 
loạn nhiều năm, các gia tộc ấy nếu không bị tiêu diệt trong chiến tranh, thì cũng chuyển biến 
thành các tôn giáo nhỏ không lưu danh trong lịch sử. Tóm lại, có thể gọi họ là những người đi 
đầu trong công cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Cho đến ngày nay, hầu hết bọn họ đã trở 
thành lịch sử, không còn tồn tại nữa. Nhưng xét một cách nghiêm khắc, chúng ta, và cả Cương 
Nhật Phổ Bạc mà cậu đã gặp, đều thuộc về loại này." 


Trang 1.329/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe tới đây, Trác Mộc Cường Ba liếc sang nhìn Lữ Cánh Nam, phát hiện thấu cô cũng đang 
lắng nghe rất chăm chú. 


Pháp sư Tháp Tây tiếp lời: "Còn các tổ chức bí mật bên ngoài, gọi tắt là "ngoại bí”. Sự xuất hiện 
của bọn họ hết sức kỳ quái, đến giờ chúng ta không thể nào còn tìm được nguồn gốc của họ 
nữa, có điều nghĩ lại, đại khái chắc là do một số tổ chức nhỏ phân tán của Tây Tạng làm rò rỉ 
thông tin ra ngoài. Thời gian họ xuất hiện còn sớm hơn Morton Stanley nhiều, phải trước đó hai 
trăm năm, nhưng vì khoa học kỹ thuật bấy giờ không phát triển, đa phần đều chỉ như hoa quùnh 
bừng nở trong đêm rồi biến mất, hiếm có tổ chức nào làm nên được trò trống gì. Tuy nhiên, bọn 
họ cũng là những tổ chức ẩn tàng sâu nhất, cơ hồ không hề để lại chút dấu vết gì trong lịch sử. 
Đến cả chúng tôi, cũng chỉ mới nghe nói về sự tồn tại của bọn họ, có rất ít ghi chép bằng văn 
tự, thậm chí ngày nay, bọn họ vẫn còn tồn tại, nhưng phía chính quyền không hề nắm được bất 
cứ một chút thông tin nào về sự tồn tại nàu. Vì vậy, "ngoại bí" mà chúng ta nói ở đây, là chỉ 
những tổ chức bí mật đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu mà tài liệu chính thức chưa thể thống 
kê được." 


Trác Mộc Cường Ba buột miệng: "Vậy thì, Merkin chính là... " 


Pháp sư Tháp Tây ngắt lời gã: "Để tôi nói hết đã. Cuối cùng là các tổ chức theo sau Morton 
Stanley, kỳ thực cũng thuộc về "ngoại bí" thôi. Có điều cái tay Morton Stanley này quả thực quá 
nổi tiếng, với điều kiện thiết bị thời đó, vậy mà ông ta có thể khai quật lên được bao nhiêu trân 
phẩm chôn giấu, xét trên cả chiều dài lịch sử khai quật kho tàng của Tây Tạng, có thể nói là một 
k tích lớn. Đương nhiên, cũng rất đáng tiếc, bởi vì ông ta là người nước ngoài, nên những báu 
vật ông ta khai quật lên đều không thể giữ lại ở Tây Tạng của chúng ta, giống như kinh Phật 
Đôn Hoàng vậy, giờ đã tản mát đi khắp thế giới rồi. Nhưng mấu chốt không phải ở điểm này, 
mà là ông ta đã đem cái tên Bạc Ba La thần miếu này lưu truyền đi khắp nơi, đồng thời dùng 
những trải nghiệm của chính mình cũng như các báu vật khai quật được kích thích vô số tổ chức 
nước ngoài đến Tây Tạng tìm kho báu. Vì thế, thuở ban đầu, cụm từ "các tổ chức theo sau 
Morton Stanleu" dùng để chỉ những tổ chức hình thành thông qua sự tuyên truyền của Morton 
Stanley hoặc có liên quan đến con người nàu. Bởi vì họ sống trong thời đại công nghiệp hóa, 
nên rất nhiều tổ chức đã có thông tin xác thực và sử liệu để tra xét. Cho đến hôm nay, "các tổ 
chức theo sau Morton Stanlev", mà chúng ta nói, đã chuyển biến thành những tổ chức tìm kiếm 
Bạc Ba La thần miếu chính thức có thể thống kê được." 


DU) 


Trác Mộc Cường Ba "ô" lên một tiếng, nói: "Cũng có nghĩa là, tất cả những tổ chức chúng ta 
biết được từ trước đến giờ, đều thuộc loại theo sau Morton Stanleu này? " 


Pháp sư Tháp Tây không khỏi bật cười, nói: "Chính xác hơn, trước mắt những gì mọi người biết 
đến, chỉ hạn hẹp ở một mình Morton Stanley mà thôi, không thể nói là đã hiểu biết về các tổ 
chức theo sau ông ta được, bằng không, khi một người trong số họ đến tìm cậu, cậu cũng đâu 
cần phải kinh ngạc đến thế. " 

Trác Mộc Cường Ba thở dài một hơi, tự vấn bản thân, rốt cuộc, còn bao nhiêu bí mật mà gã 
hoàn toàn không hề hay biết như vậy nữa chứ? Gã lại không khỏi liếc sang phía Lữ Cánh Nam, 
nhưng cũng nhìn thấy nét mặt cô chẳng khác mình là bao nhiêu. 


Pháp sư Tháp Tâu mỉm cười nói: "Cậu không cần phải nhìn Cánh Nam. Cô ấu, và cả pháp sư Á 
La, cũng giống như tất cả mọi người trong đội của cậu, đều hoàn toàn không hề hay biết gì cả." 


Trang 1.330/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thấy nụ cười gượng gạo trên mặt Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây lại giải thích: "Cậu có 
biết rằng, dù là những tổ chức theo sau Morton Stanley ở ngoại vi nhất, bình thường nhất cũng 
đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đến hai ba chục năm rồi, còn các cậu chẳng qua mới tiếp xúc 
với những gì liên quan đến Bạc Ba La thần miếu được hơn hai năm, vì vậu, không thể chuyện gì 
cũng biết hết được." 


Nói đoạn, pháp sư Tháp Tây quay sang nhìn Lữ Cánh Nam, nói: "Còn nhà nước chúng ta, mới 
thực sự chú ý đến Bạc Ba La thần miếu kể từ sau năm 19..., vì lúc đó có quá nhiều tổ chức 
trong dân gian ùn ùn kéo về đỉnh Chomolungma, nên mới khiến chính quyền lưu ý. Tuy rằng dự 
án khảo sát do nhà nước thành lập đã thu thập được một lượng tư liệu rất phong phú, nhưng dù 
sao cũng bắt đầu quá muộn, trong lịch sử nghìn năm mất tích của Bạc Ba La thần miếu, không 
thể còn lại quá nhiều thông tin bề mặt để họ tra xét được. Hiện giờ, các tài liệu mà nhà nước ta 
đang có trong tay, đại khái cũng không hơn kém gì nhiều so với một số tổ chức lớn thuộc nhóm 
các tổ chức theo sau Morton Stanleu đâu." 


Nói tới đâu, pháp sư Tháp Tây lại quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba: "Vì vậy, thành tích mọi 
người đạt được hôm nay, gần như đã có thể nói là một kỳ tích rồi. Dường như..." Pháp sư Tháp 
Tây hít sâu một hơi, nói tiếp: "Dường như đức Phật vạn năng trong cõi vô minh đang chỉ đường 
dẫn lối. Từ khi nửa quuển Cổ cách kim thư kia xuất hiện trên thế gian, rồi đến sự xuất hiện của 
Qua Ba tộc, sự xuất hiện của địa cung Mava, từng bước, từng bước đều ổi vào nẻo chính. Và 
tấm bản đồ dẫn đến Cánh cửa Sinh mệnh và Đảo Huyền Không tự đoạt được của Merkin, càng 
khiến mọi người có những phát hiện xưa nay chưa từng có. Khi pháp sư Á La kể lại những gì 
mọi người đã trải qua, cả hội đồng trưởng lão thảy đều chấn động. Các vị trưởng lão đã nhất trí 
cho rằng, đây là lần tìm kiếm đưa chúng ta đến gần Bạc Ba La thần miếu nhất từtrước đến nay, 
vì vậu, đã phái tôi đến toàn lực trợ giúp mọi người. " 


Vừa nghe thấy pháp sư Tháp Tây nói được hội đồng gì đó phái đến, Trác Mộc Cường Ba liền tỏ 
ra hết sức kính nể, thầm nhủ chức vị của pháp sư Tháp Tây trong tôn giáo của bọn họ nhất định 
phải cao lắm. Trong lòng nghĩ thế, gã liền hỏi luôn. Lữ Cánh Nam ở bên cạnh vội đánh mắt ra 
hiệu. Trác Mộc Cường Ba lúc ấy mới biết, nhất định là gã đã chạm đến vấn đề không nên hỏi. 


Pháp sư Tháp Tây vẫn chỉ cười hiển: "Địa vị? Nói thế nào nhỉ, thực ra chúng tôi hoàn toàn 
không phải là một tôn giáo hoàn chỉnh, tất cả các Mật tu giả đều phân tán trong các giáo phái 
khác nhau, thậm chí trong đó còn có cả những người bình thường không có tôn giáo tín ngưỡng 
gì cả, chỉ tu hành một số thuật Du Già và phương pháp luyện khí. Cường Ba thiếu gia muốn 
hiểu rõ địa vị cao thấp của mỗi người e rằng hơi khó. Hơn nữa, thật đáng tiếc là, thân phận của 
tôi vốn không đủ để tham gia với mọi người đâu, chỉ vì Cường Ba thiếu gia đã trúng phải cổ độc, 
mà tôi vừa khéo lại biết một chút y thuật cổ xưa, các vị trưởng lão mới phái tôi đến thôi. Nếu 
nhất định muốn làm rõ địa vị của tôi, vậy... cứ coi như cỡ cỡ pháp sư Á La vậy." Câu cuối cùng 
ấu, ông vừa nói vừa nhìn sang phía Lữ Cánh Nam. 


Lữ Cánh Nam liền lảng sang chủ đề khác: "Pháp sư Tháp Tây, phiền ngài cho chúng tôi biết 
thêm về tên Merkin đó với." 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: "Đúng thế, vừa nãy nghe pháp sư nói vậy, chắc tên Merkin đó 
thuộc loại "ngoại bí” rồi đúng không? " 


"Đúng vậy, " pháp sư Tháp Tây nói: "Tên Merkin này, chính là một điển hình của "ngoại bí". 


Trang 1.331/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trước khi xuất hiện, thân thế hắn là một dấu hỏi, sau khi xuất hiện, hành tung cũng hết sức ẩn 
mật, bất kể là dựa theo kênh nào, cũng rất khó thu thập được thông tin chuẩn xác về hắn. Thân 
thủ ấu, vốn liếng ấy, kiến thức ấu đều không thể một sớm một chiều mà có được, hắn cũng 
không phải vô duyên vô cớ mà tự dưng ởi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đâu. Sau lưng con 
người này, ít nhất cũng phải có một gia tộc, hoặc là một tổ chức nào đó. Dựa trên những thông 
tin được pháp sư Á La đưa vẻ, các vị trưởng lão nghiêng về hướng kẻ này thuộc về một tổ chức 
ngoại bí, tên gọi là 13 Hiệp Sĩ Bàn Tròn. " 


"13 Hiệp sĩ Bàn Tròn? " Trác Mộc Cường Ba mới lẳn đầu tiên nghe thấy tên tổ chức ấy. 


Lữ Cánh Nam cũng giật thót mình. Tuy đã nghe pháp sư Á La nhắc đến tổ chức này, nhưng cô 
cũng rất xa lạ với nó. Nghe nói, cả các vị trưởng lão cũng không rõ thực lực của tổ chức này như 
thế nào. 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu: "Đúng vậu, tổ chức 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn này, thời điểm thành lập cụ 
thể không rõ là vào thời gian nào, nhưng tóm lại chắc là được thành lập sau Thế chiến II, và 
cũng chỉ bắt đầu hoạt động mạnh từ hai ba chục năm gần đây. Nhưng chúng lại là tổ chức "ngoại 
bí" có thực lực mạnh nhất, bởi từ khi tổ chức này xuất hiện, những tổ chức bí mật khác thuộc 
loại nàu đều lần lượt biến mất. Theo suy đoán của các vị trưởng lão, có lẽ 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn 
đã tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, đồng thời đoạt lấy các tư liệu trong tay đối phương. Trong tổ 
chức này, tất cả đều có kỹ năng thámhiểm chuyên nghiệp cực cao, chúng ta đã từng giao tranh 
mấy lần với chúng, có thắng có thua. Nhưng, những Mật tu giả từng tiếp xúc với đám người nàu 
kể rằng, mỗi người bọn họ đều có một hai sở trường đặc biệt, có kẻ sở trường chiến đấu tau 
không, cải tạo súng ống, vũ khí, cải trang giả dạng, lại có kẻ nắm rõ các loại cơ quan, cạm bẫu 
như lòng bàn tay, có người lại sở hữu y thuật cực kỳ cao siêu. Từng có vị tiền bối của chúng ta 
tìm được xác chết của đồng bọn bị chúng bỏ rơi lại trên đường chạy trốn, phát hiện ra đám 
người nàu còn có thể thực hiện phẫu thuật cấy ghép chi giữa vùng hoang dã.Ngoài ra còn một 
số kẻ nắm rõ giá cả thị trường của các loại cổ vật, mỗi lần trộm cắp, đều lấy đi những thứ giá trị 
caonhất." 


Lữ Cánh Nam thần người, lầm bẩm nói: "Không ngờ lại có một tổ chức như vậy? Sao chúng tôi 
hoàn toàn không hề hay biết về chúng nhỉ? " 


Pháp sư Tháp Tây nói: "Nếu bọn chúng bị nhà nước để mắt đến, thì đã không gọi là "ngoại bí" 
rồi. Hành tung của những người này hết sức bí mật, những Mật tu giả từng tiếp xúc nói rằng, 
mặc dù bọn chúng thống nhất dùng tiếng Anh trao đổi, nhưng khẩu âm mỗi người mỗi khác, vì 
vậu chúng tôi cho rằng, có khả năng các thành viên của tổ chức này đến từ nhiều nước khác 
nhau trên thế giới, chẳng những vậy, mỗi người đều có một thân phận xã hội làm vỏ bọc. Còn 
chuyện họ tiếp nhận huấn luyện ở đâu, rồi liên lạc với nhau như thế nào, đó đều là những câu 
đố chưa lời giải đáp. Có điều, theo những gì chúng tôi được biết, dường như biên giới giữa các 
nước hoàn toàn không hề tồn tại đối với đám người này. Bọn họ cũng không chỉ để mắt đến 
Bạc Ba La thần miếu, tất cả những nơi có khả năng xuất hiện lăng mộ lớn trên thế giới đều có 
đám người này thấp thoáng ẩn hiện, mỗi lần xuất hiện, đều là một nhóm mười ba người. Tôi 
phỏng đoán, danh xưng 13 Hiệp Sĩ Bàn Tròn hắn cũng là từ đâu mà ra." 


Trang 1.332/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2O - Gia tốc Bạc Ba La 


Phỏng đoán? " Trác Mộc Cường Ba thoáng sững người, rồi lập tức hiểu ngay, chức vị của pháp 
sư Tháp Tây quá thấp, ông cũng không có cách nào hiểu rõ được toàn bộ sự việc từ đầu chí 
cuối, hầu hết những gì ông biết đều là nghe các vị trưởng lão nói lại, còn những chuyện không 
biết, cũng chỉ còn cách phỏng đoán mà thôi. "Vậy thì, Merkin và 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn có quan 
hệ gì chứ? ” Trác Mộc Cường Ba lại hỏi tiếp. 


Pháp sư Tháp Tây nói: "Cậu không cảm thấy thân phận của Merkin và những thành viên khác 
của 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn rất giống nhau hay sao? Y đột nhiên xuất hiện, thân phận trước đó lại 
cực kỳ thần bí, hơn nữa còn có thân thủ cực cao cường, đã từng nghiên cứu tương đối về 
phương pháp tác chiến của bộ đội đặc chủng. Và quan "Hồng nhất là, từ lúc xuất hiện đến giờ, 
vẫn ngấm ngầm làm nghề trộm báu vật trong các mộ cổ.' 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: "Cũng có khả năng ngẫu nhiên trùng hợp mà.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: "Còn một chuyện nữa, cậu nghe sẽ biết ngay. Từ khi xuất hiện trên cõi 
đời này, 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn lúc nào cũng hết sức hùng hổ, khí thế kinh người, thứ bọn chúng 
muốn là ắt phải giành cho bằng được, chưa từng có kẻ nào ngăn cản được bước chân chúng cả. 
Có điều, riêng đối với việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn lại liên tiếp gặp 
trở ngại. Tổ chức này cũng tương đối tài giỏi, càng bị ngăn trở, càng thất bại càng mạnh mẽ, 
nếu lần nào bị tổn thất về người, chỉ hai ba năm sau là bọn họ lại có thể tập hợp đủ mười ba 
người, trở lại Tây Tạng lần nữa. Lần nào đám người này cũng hết sức hung hăng, đột nhiên xuất 
hiện, mà hễ rời khỏi Tâu Tạng là biến mất tăm mất tích, chúng tôi đã giao thủ nhiều lần với 
chúng, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm hiểu được nội tình bên trong tổ chức này như thế nào, 
quy mô của họ ra sao, căn cứ huấn luyện đặt ở đâu, cơ cấu và phân bố người ra sao, tất cả đều 
là những câu đố chưa lời giải đáp. Nhưng đại khái khoảng tám chín năm trước, tổ chức này 
dường như đã hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, không thấu xuất hiện ở Tây Tạng 
nữa. ˆ 


"Tám chín năm trước..." Trác Mộc Cường Ba giật mình, "đó chẳng phải chính là..." 


Pháp sư Tháp Tây tiếp lời: "Không sai, đó chính là khoảng thời gian Merkin đột nhiên xuất hiện. 
Cậu vẫn có thể nói đây là một sự trùng hợp, nhưng chớ quên rằng, bên cạnh Merkin còn có một 
người áo xám nữa, theo những gì pháp sư Á La báo về, rất có khả năng kẻ này là một thao thú 
sư. Mà trong 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn, vừa khéo cũng có một tên thao thú sư. Các Mật tu giả từng 
đụng độ với đám người đó, cũng có không ít người đã bị tên thao thú sư này cho nếm mùi thiệt 
thòi rồi. Nếu thân phận vỏ bọc ngoài xã hội của tên thao thú sư này là nhà động vật học Soares 
Kahn, thì lần đầu tiên y công bố luận văn làm cả giới học thuật chấn động, cũng vào khoảng tám 
chín năm về trước. Trước thời gian ấy, y chỉ là một nghiên cứu viên tầm thường không hề nổi 
bật, thậm chí có thể nói rằng, chẳng ai biết y đang làm gì nữa." 


Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng nói: "Chuvện nàu..." 


Pháp sư Tháp Tây lại tiếp lời: "Chúng tôi cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, rốt cuộc trong nội bộ 
tổ chức 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn nàu đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng lại đột nhiên từ bỏ Bạc Ba 


Trang 1.333/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


La thần miếu? Mãi đến khi mọi người từ châu Mỹ trở về, chúng tôi mới có một kết luận giả 
định." 


"Kết luận giả định? " Trác Mộc Cường Ba lại thấu mơ hồ khó hiểu, gã lục lọi trong trí nhớ, cố 
nhớ trong rừng rậm châu Mỹ bọn gã đã gặp phải những gì? Điều đầu tiên lóe lên trong đầu gã, 
lại là lời cảnh cáo của Babatou, "kẻ địch không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất", cùng với đó, gã 
bắt đầu nhớ đến Babatou, đến làng của người Kukuer, đàn ong sát nhân, trận lũ, Bạch thành, 
nhưng những thứ đó, dường như chẳng hề có liên quan gì đến 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn và Merkin 
cả, sao có thể xếp chung vào với nhau được chứ? Gã tập trung tinh lực, chăm chú lắng nghe 
pháp sư Tháp Tây nói tiếp. 


Nhưng những lời pháp sư nói tiếp sau đó, lập tức khiến Trác Mộc Cường Ba nhớ đến nhiều 
chuyện hơn nữa, đồng thời cũng bừng tỉnh ngộ. "Khi cuối cùng mọi người cũng đến địa cung 
Ahezt, tất cả châu báu trong đó đã biến mất, hơn nữa trên cánh cửa đá cuối cùng, có bảy lỗ 
khóa thì năm lễ đã có chìa, điều nàu chứng tỏ rằng địa cung đã từng bị bọn trộm "ghé thăm", có 
phải không? Trong đó có rất nhiều cơ quan, nghe nói đám quân du kích vào đó hầu như là chết 
sạch cả, bản thân cậu cũng từng đi qua đó, chắc hẳn cũng có cảm ngộ sâu sắc chứ, phải vậy 
không? Thế nhưng, cùng lúc đó, người áo xám bên cạnh Merkin lại có thể tìm ra trung tâm của 
địa cung một cách hết sức chuẩn xác, hơn nữa lại còn biết cách sử dụng chìa khóa mở cánh cửa 
cuối cùng ấy ra, tất cả những điều đó đều chứng tỏ một điều rằng, y đã từng đến đó rồi. Thậm 
chí còn rất chắc chắn rằng, đằng sau cánh cửa cuối cùng vẫn chưa được mở ra ấy có thứ ụ 
muốn tìm." 


Thấy Trác Mộc Cường Ba mở miệng muốn nói gì đó, nhưng pháp sư Tháp Tây vẫn không 
ngừng lại: "Hơn nữa, người nô lệ được pháp sư Á La cứu ra khỏi bộ lạc ăn thịt người đã chứng 
thực thêm cho suy đoán của chúng tôi. Khoảng tám chín năm trước, và mười hai người khác 
trong đội đã vượt qua trùng trùng hiểm nguy, tiến vào tòa địa cung nguy hiểm đó, nhưng những 
nguy cơ trong rừng sâu còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì bọn y tưởng tượng, còn chưa đến 
được địa cung đã tổn thất mất mấy người. Bởi vậu, khi liên hệ tất cả các sự việc với nhau thì đã 
rất rõ ràng, không hiểu từ đâu mà 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn biết được thông tin rằng đầu mối để tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu có khả năng xuất hiện ở Nam Mụỹ, vì vậy chúng mới vội vã rời khỏi 
Tây Tạng, tìm đến địa cung của người Mava. Kết quả là, lần đó bọn chúng đã tổn thất cực kù 
nặng nề, rất có khả năng là chỉ còn hai người Merkin và Soares sống sót, hơn nữa rốt cuộc bọn 
chúng cũng không mở được cánh cửa đá cuối cùng. Lần hành động đó, chắc chắn đã cho bọn 
chúng một bài học đau đớn nhớ đời, đồng thời cũng khiến tổ chức đó không thể nào hồi phục 
trong cả một thời gian dài. Mãi cho đến hai năm trước, Merkin mới tự đứng lên, lại bắt đầu tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu, chỉ có điều, lần này đồng bọn của hắn không còn mười ba người 
nữa, mà chỉ còn có một người duy nhất." 


Những câu hỏi Trác Mộc Cường Ba đã sắp xếp sẵn trong óc giờ đã bị làm cho nháo nhào hết cả 
lên. Gã đành nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh Nam, ánh mắt nghi hoặc rõ ràng như đang hỏi: 
"Chuyện này, sao tôi không biết gì cả vậy? " 


Nét mặt Lữ Cánh Nam tỏ vẻ xin lỗi, như cười mà không phải cười. 


Pháp sư Tháp Tây lại nói: "Sự tình là như vậy đấy, cậu còn điều gì muốn hỏi nữa không, Cường 
Ba thiếu gia? " 


Trang 1.334/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Nếu nói như vậy, Merkin là một trong 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn, trong 
tau hắn chắc phải có rất nhiều tư liệu về Bạc Ba La thần miếu mới đúng, tại sao hắn lại để ý đến 
tôi? Trong mắt hắn, lẽ ra tôi phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhỏ nhoi đến mức không đáng để 
mắt mới phải chứ? " 


Pháp sư Tháp Tây nói: "Trước mắt chúng tôi chỉ có thể cho rằng, có lẽ người Qua Ba ở Mông 
Hà đã gắn liền hai người với nhau. Hoặc giả, khi cậu tiếp xúc với người điên ở Mông Hà, Merkin 
đã ngấm ngầm phát hiện ra. Theo tư liệu chúng tôi có được, Merkin là một kẻ rất đa nghi, nhất 
định hắn muốn làm cho rõ, tại sao cậu lại đi tìm người điên ở Mông Hà đó, vì vậy mới theo dõi 
điều tra cậu. Hơn nữa trong cuộc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, tổ chức 13 Hiệp sĩ Bàn 
Tròn đã chịu tổn thất quá lớn, bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua bất cứ đầu mối nào có 
liên quan đến thần miếu đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi vẫn muốn hỏi, tại sao hắn lại tìm được người Qua Ba ở Mông Hà 
đó chứ? " Các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu, nhưng trước sau gã vẫn không thể 
lần ra một đầu mối rõ ràng. Những lời của pháp sư Tháp Tây tuy bề ngoài có vẻ rất thông tình 
đạt lú, nhưng lại có rất nhiều chỉ tiết không thể không cân nhắc. Chuyện này thoạt nghe cứ như 
câu chuyện bịa vậu, hơn thế nữa, có rất nhiều điểm khiến gã không khỏi nghi ngờ. Có thể 
Merkin đúng là thành viên của 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn thật, nhưng tại sao hắn phải tìm gã làm gì? 
Từ khi ở Khả Khả Tây Lụ hắn đã bắt đầu lùng theo gã, nhưng lúc đó chẳng phải gã thậm chí còn 
chưa nghe thấu ba chữ "Bạc Ba La" bao giờ hay sao? Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba thầm 
cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài, khi gã tưởng mình đã nắm được rất nhiều tư liệu rồi, bỗng 
nhiên lại phát hiện ra, những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ, nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn 
được nữa, rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu kia còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa đây? 


Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba bắt đầu tin rằng Merkin là một trong 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn, điện 
thoại di động của Lữ Cánh Nam chợt đổ chuông. Cô bắt máy rồi nói với Trác Mộc Cường Ba và 
pháp sư Tháp Tây: "Giáo sư ở trên mạng, bảo bật máy tính lên, ông có thứ này muốn cho chúng 
ta xem." Nói rồi, cô với tay bật máy tính. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra ngoài cửa số, hỏi: "Ở đây cũng có mạng không dây à? " 


Lữ Cánh Nam chỉ tay sang căn phòng bên cạnh: "Chúng tôi lắp hệ thống khuếch đại tín hiệu, 
chỉ cần nằm trong tầm che phủ của vệ tỉnh là có mà." 


Hệ thống webcam kết nối xong, giáo sư Phương Tân hỏi: "Cường Ba đến rồi hả? " Thấy Trác 
Mộc Cường Ba đứng một bên, ông liền cầm tập tài liệu lên nói: "Đây là tài liệu các cậu mang từ 
Nga về, mọi người xem cái này đi." 


Trên màn hình máy tính xuất hiện một vật trông như bức thư, chữ viết tau, văn tự đều là chữ cái 
Latin, nhưng Trác Mộc Cường Ba không đọc được. Lữ Cánh Nam cũng không biết thứ tiếng 
nàu, liền hỏi: "Đây là tiếng nước nào vậy? ” 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba bỗng trông thấu tên người viết thư ở phía dưới. Nhóm ký hiệu cuối 
cùng đó trông hết sức quen mắt, gã lập tức có phản ứng, tên của Merkin, kú hiệu này chính là 
biểu thị tên của Merkin. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tiếng Bồ Đào Nha, tôi đã nhờ người dịch ra rồi, bản dịch đây. Bức 
thư này được viết từ thế kủ mười bảy, do một nhà truyền giáo người Bỏ Đào Nha tên là Marcus 


Trang 1.335/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin viết cho một giáo sĩ Tâu Ban Nha tên là Palacio Stanleu." 


Trên máy tính xuất hiện bản dịch, mấy đoạn đầu đều là hỏi han xã giao và thảo luận về tôn 
giáo, từ đoạn thứ tư trở đi được giáo sư đánh dấu bằng bút đỏ, nội dung là người tên Merkin ở 
thế kỷ mười bảy kia hỏi về bản thảo viết tay của ông ngoại Palacio. Trong thư, Merkin nói, ông 
ta biết ông ngoại của Palacio đã từng đi Mava, đồng thời còn đọc rất nhiều thư tịch của họ, 
mong được xem thứ văn tự Mava đã được ông ngoại của Palacio giải dịch, và hỏi dò xem trong 
các ghi chép của người Mawa có nhắc đến một nơi nào gọi là Bạc Ba La hay không. Bên cạnh 
bức thư còn có chú thích riêng của các chuuên gia, ghi rằng dịch âm có thể đọc là "mubala" hoặc 
"shamubala". 


Căn phòng xây bằng đá tĩnh lặng như tờ, không khí toát lên một vẻ kỳ dị khó tả, cả ba người 
nhìn chằm chằm vào bức thư đã được dịch ra trên màn hình máy tính, suốt một lúc lâu, không ai 
cất tiếng nói gì cả. 


Trác Mộc Cường Ba đọc đi đọc lại ba lần, xác định không bỏ sót một chữ nào, mới dè dặt lên 
tiếng: "Merkin này, và Merkin kia..." 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Tôi xem nội dung bức thư trước, rồi sau mới chú ý đến cái 
tên này, không chỉ có Merkin thôi đâu, cậu nhìn rõ đi, đây là thư Merkin gửi cho Stanleu, nếu 
cậu vẫn chưa chú ú, để tôi nhắc cho cậu nhé, chúng ta còn có một nhà thám hiểm tên là Morton 
Stanley đấy." Cặp mắt vốn đã trợn tròn lên của Trác Mộc Cường Ba lại càng trợn to hơn nữa. 


Giáo sư Phương Tân tiếp tục nói: "Sau khi phát hiện ra điểm này, tôi liền lập tức dùng máy tính 
tìm kiếm trong tất cả tài liệu mà cậu và Ba Tang đi Nga mang về những tổ hợp chữ cái tương tự, 
thì thấy cái tên Merkin này còn xuất hiện ở một nơi khác nữa. Trong một văn kiện khác, quân 
Đức có phái một nhân viên điệp báo quốc tịch nước ngoài tên là Hector Merkin đến tiểm phục 
tại Công viên Bletchleu 1, nhưng sau khi thâm nhập vào đó thành công liền mất liên lạc. Văn 
kiện này là do tuyến trên của điệp viên mật ấy gửi đi cho cấp trên của họ, báo cáo rằng Hector 
Merkin rất có thể là gián điệp haimang. Sau đó không lâu, quân Đồng minh phá giải được mật 
mã Enigma của Đức. Thông qua một số nguồn khác nhau, tôi tìm hiểu được, người tên Hector 
Merkin ấy đã từng làm việc chung một tổ với Alan Turing, tham gia phá giải mật mã của quân 
Đức, nhưng khi Thế chiến lI kết thúc, quân Mỹ lại che giấu thông tin về thân phận của người 
này. Về sau Liên Xô đã từng thử tìm kiếm người tên Merkin đó, nhưng cuối cùng cũng không có 
kết quả gì. Tuy nhiên, dựa theo hồi ức của một thành viên trong tổ phá giải mật mã ấy, tau 
Merkin này có giọng Bỏ Đào Nha rất nặng. Còn Stanley thì ngoài Morton Stanleu sau này ra, 
không phát hiện ra người nào khác nữa. Tôi cũng không biết đây rốt cuộc có phải trùng hợp hau 
không, vì vậu mới lập tức báo với mọi người nga." 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, nhìn Lữ Cánh Nam và pháp sư Tháp Tây, hỏi: "Đây, đâu 
rốt cuộc là như thế nào? ” 


Gương mặt Lữ Cánh Nam không để lộ ra cảm xúc gì, nói như lầm bẩm một mình: "Chắc không 
phải là trùng hợp, tuy Merkin trước sau đã có quốc tịch ba nước Mỹ, Anh, Pháp, nhưng quốc 
tịch gốc của hắn là ở Bồ Đào Nha, đây là thông tin chính xác đã được điều tra xác minh hết sức 
cẩn thận." 


Thần sắc pháp sư Tháp Tây lại phức tạp lạ thường, hồi lâu sau, mới thở dài cất tiếng: "Nói như 
vậy, hóa ra những suy đoán trước đây của chúng ta về Merkin là sai rồi? Không ngờ hắn lại là 


Trang 1.336/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người của gia tộc Bạc Ba Lai " 


"Gia tộc Bạc Ba Lai " Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam và cả giáo sư Phương Tân trong máu 
tính cùng lúc thốt lên. 


Pháp sư Tháp Tây nói: "Đúng thế, gia tộc Bạc Ba La, có thể nói là tổ chức "ngoại bí" xuất hiện 
tương đối sớm, trong các tư liệu xưa cũng có nhắc đến một chút. Gia tộc này xuất hiện vào 
khoảng năm 1700. Vì thời bấy giờ ở Tây Tạng rất hiếm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, 
nên trong các thư tịch cổ mới có ghi chép về gia tộc này. Từ lúc xuất hiện ở Tây Tạng, những 
người này đã tuyên bố Bạc Ba La thần miếu là sản nghiệp của gia tộc nhà họ, họ đến Tây Tạng 
là để thu hồi tài sản. Gia tộc này xuất hiện còn sớm hơn cả Morton Stanleu, nhưng họ đã đưa ra 
ba chữ "Bạc Ba La" trùng khớp với cách gọi Bạc Ba La thần miếu trong sử thi Cát Đức Ni Mã 
Cổn. Có điều, dựa theo những ghi chép trong sách cổ, thành viên trong gia tộc này tự xưng là 
họ "Mục" mới đúng." 


s⁄.*.. 1ƒ 


"Họ người nước ngoài thường ở phía sau, Mục hay Merkin chắc chỉ là vấn đề dịch âm thôi." Giáo 
sư Phương Tân nói: "Có còn tư liệu gì khác về gia tộc nàu nữa không, pháp sư? " 


Pháp sư Tháp Tây đáp: "Cũng không nhiều lắm, mới đầu gia tộc này còn xuất hiện tương đối 
nhiều. Đại khái cứ cách khoảng hai ba chục năm lại có một người tự xưng là thành viên gia tộc 
nàu đến Tây Tạng, nhưng về sau họ cũng dần dần biến mất. Trước khi Morton Stanleu xuất 
hiện, bọn họ đã hoàn toàn không còn tăm tích gì nữa rồi. Nhưng còn lá thư này, lẽ nào từ thời 
đó, gia tộc này đã biết có đầu mối liên quan đến Bạc Ba La thần miếu bị đưa sang châu Mỹ rồi 
hay sao? Làm sao họ biết được? Không lẽ gia tộc họ và Bạc Ba La thần miếu thật sự có mối 
quan hệ gì đó hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Xem ra, tôi còn phải đọc thêm một số tài liệu nữa. E rằng những sự 
việc và con người liên quan đến tòa thần miếu nghìn năm này đều vượt quá những gì chúng ta 
suy tính rồi." 


Sau khi giáo sư ngắt tín hiệu, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn nhìn chằm chằm vào 
bức thư trên màn hình máy tính. Lúc đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng lúc dâng trào một 
cảm giác, rằng đời người so với lịch sử, quả thực là quá ngắn ngủi. 


Sau đó Lữ Cánh Nam và pháp sư Tháp Tây muốn bàn chuyện riêng, Trác Mộc Cường Ba ra 
ngoài trước, thậm chí gã còn không nhớ mình đã đi ra khỏi gian phòng đá ấy như thế nào, trong 
đầu đầy những dấu hỏi. 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn, gia tộc Bạc Ba La, những thông tin chưa từng biết 
đến bao giờ ấy cũng cần một thời gian mới tiêu hóa được hết, mà những vấn đề kéo theo đằng 
sau chúng cũng mỗi lúc một nhiều. Rết cuộc Merkin là thành viên của 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn hau 
của gia tộc Bạc Ba La? 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn đã tiêu vong thật chưa? Tại sao gia tộc Bạc Ba La 
kia lại tuyên bố rằng Bạc Ba La thần miếu là sản nghiệp của họ? Ban đầu, cứ cách hai ba chục 
năm lại có một người nước ngoài họ "Mục" đến Tây Tạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, cũng 
có nghĩa là, mỗi đời gia tộc Merkin đều có người đến Tây Tạng tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều 
phải trở về không công, vậy về sau họ đã biến đi đâu mất? Làm sao họ biết được thông tin về 
Bạc Ba La thần miếu ở châu Mỹ? Những vấn đề này, Trác Mộc Cường Ba không hề có một chút 
đầu mối nào, càng không nói gì đến chuyện làm rõ quan hệ giữa chúng. Còn cả cảm giác tức 
giận khó hiểu đối với Lữ Cánh Nam lúc trước khi pháp sư Tháp Tây vào căn phòng đó nữa, tại 
sao gã lại đột nhiên tức giận như vậy nhỉ? 


Trang 1.337⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa nghĩ, tâm tư rối bời, định bụng bước thắng ra ngoài hít thở chút 
không khí trong lành, đang ở chỗ ngoặt ra cửa thì đụng phải một người. Đúng lúc hai người va 
phải nhau, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ, lần đầu tiên tên béo đến tìm gã, gã đang ở Thượng 
Hải, làm sao hắn biết được địa chỉ của gã cơ chứ? Sự thực thì người có thể nghĩ ra được gã có 
khả năng ở Thượng Hải, lại biết gã đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu, e rằng chỉ có một mà 
thôi... Đó chính là thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân! 


Trác Mộc Cường Ba hiểu ra tại sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Lữ Cánh Nam đã ngầm 
ám thị, trực tiếp chỉ đầu mũi giáo về phía người gã tôn kính nhất. Trác Mộc Cường Ba thầm 
mắng mình một tiếng: "Nếu ngay cả thầy giáo cũng bị nghi ngờ, chuyện tìm kiếm Tử kỳ lân thử 
hỏi còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng giải tán cho sớm đi còn hơn! ” 


Những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong óc gã rồi lập tức tan biến, Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng 
không nghĩ đến nó nữa. Thấy người đụng phải mình kia ngã bổ ngửa ra đất, gã vội đỡ anh ta 
dậy. Người ấy có gương mặt vuông vắn, chắc khoảng hơn ba mươi, nhưng dung mạo hơi già cỗi, 
tau cảm một quuển sách, vừa thấy Trác Mộc Cường Ba, liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ ánh 
nắng "kiểu Nhạc Dương": "Ô, Cường Ba thiếu gia, anh ra ngoài tản bộ hả? " 


Trác Mộc Cường Ba đang nhoẻn miệng mỉm cười, nói: "Anh..." đột nhiên bỗng đờ người ra. Gã 
nhớ rất rõ, vừa mới lúc nãy Nhạc Dương đã giới thiệu anh chàng này với mình rồi, nhưng bây 
giờ gã lại không thể nào nhớ ra nổi anh ta tên là gì nữa. Nhớ lại hồi hai năm trước, trong đại hội 
thương nghiệp hơn trăm người, mình chỉ nghe một lượt đã có thể nhớ hết toàn bộ tên những 
người bạn xa lạ đó, nụ cười của Trác Mộc Cường Ba không khỏi cứng lại, thầm nhủ: "Già rồi, già 
thậtrồi. " 


Anh chàng kia hoàn toàn không để ý, gấp cuốn sách vào, rồi tự giới thiệu lần nữa: "Tôi tên là 
Trương Kiến, do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến đây." Anh ta vốn muốn bắt tay với Trác 
Mộc Cường Ba, nhưng thấy gã không đưa tay ra, lại thoáng ngần ngừ. 


Chú Thích 


1.Bletchleu Park: trung tâm giải mã tình báo nổi tiếng của Anh, hoạt động hỏi Thế chiến II. 


Trang 1.338/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24 - Thánh Viên (Với (1) 


Rất vui được biết anh, " Trác Mộc Cường Ba chìa tay ra nắm lấy tau Trương Kiến. Gã chú ú đến 
cuốn sách anh ta đang cầm, một cuốn sách bọc bìa da màu vàng, đề sáu chữ Suối ngọt giữa lòng 
hoang mạc 1. 


"Không ở chung với mọi người à? " Trác Mộc Cường Ba tiện miệng hỏi. 
Trương Kiến đáp: "Tôi thích yên tĩnh, nên một mình ra ngoài đi dạo chút." 


"Vậu anh dẫn tôi đi quanh đâu một vòng được không? Tôi cũng muốn xem xung quanh." Trác 
Mộc Cường Ba nói. 


Trương Kiến gật đầu: "Được thôi. " 

Hai người đi ra phía sau dãy nhà đá, vòng lên vách núi, qua khe sâu. Rừng sâu rậm rạp, suối 
nước róc rách âm vang, lũ chim sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi đã trở về. Nghe những tiếng 
chim ríu rít ấu, Trác Mộc Cường Ba có cảm tưởng như ban mai đang chầm chậm thả bước trong 
công viên vậu, chỉ có điều thay vì ánh nắng sớm là ráng chiều hoàng hôn rực rỡ. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh xem sách gì thế? " Gã thấy dọc đường Trương Kiến cầm cuốn 
sách ấu hết sức cần thận. 


† 


Trương Kiến giơ cuốn sách lên, đưa tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba: "Giảng đạo..." nhưng rồi, 
hình như chợt nhớ ra Trác Mộc Cường Ba có thể không hiểu, liền đổi lại thành: "Một cuốn sách 
bồi dưỡng tâm linh. " 


Trác Mộc Cường Ba đón lấy, lật qua phần giới thiệu và mục lục, đọc luôn vào trang đầu tiên, chỉ 
thấy viết: Ngày 1 tháng 1. Vùng đất các ngươi sẽ đến, là vùng đất có núi đồi, có thung lũng, có 
mưa thấm nhuần. Là vùng đất được Đức Jehovah chăm sóc, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối 
cùng trong năm, đôi mắt của Đức jJehovah luôn rọi chiếu đến vùng đất ấy. (Deut.11: 11- 12) 2 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, bỏ qua một đoạn, lại thấu viết: 


Có thể chạy nhảy trên đất bằng, không nên đã xem là đủ, chúng ta nên gắng sức đạt tới đỉnh 
cao nhất. Trên đỉnh núi, hạt sương thật sáng trong biết bao, đẹp đẽ biết bao, không khí thật 
trong lành tươi mới, cư dân nhàn hạ thanh thản, chỉ cần đấy cửa ra là có thể thấy Jerusalem. 


Có bao nhiêu tín đồ cam tâm tình nguyện sống cuộc đời như những người thợ mỏ, quanh năm 
không thấy mặt trời. Trên gương mặt họ lẽ ra phải là niềm vui hân hoan, nhưng lại phải gạt đi 
hàng nước mắt. Họ lẽ ra phải được tản bộ trên cung điện xa hoa, thưởng thức cảnh đẹp của 
Lebanon, nhưng lại thỏa mãn với sự khô cằn trong lao ngục. Tỉnh lại đi, hỡi các tín đồ, rời khỏi 
đất bằng của các ngươi, hãy nỗ lực vươn lên caol Hãy vứt bỏ sự mệt mỏi, lười nhác, lạnh giá, và 
tất cả những gì ngăn cản ngươi theo đuổi Christ. Hãy để Người làm ngọn nguồn, làm trung tâm 
của ngươi, hãy đặt Người lên địa vị cao hơn tất thảy vạn vật. Chớ nên thỏa mãn với những gì 
ngươi đang sở hữu. Hãy khát khao một cuộc sống cao quý hơn, giàu có hơn. Hãy hướng đến 
mùa xuân! Hãy đến gần Thiên đường hơn nữa, gần Chúa Trời hơn nữal — Spurgeon 3. 


Trang 1.339/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba gấp sách lại, ngắm nghía bìa bọc màu cát sa mạc, rồi trả cho Trương Kiến, 
ngước mắt nhìn rừng núi màu xanh thẫm xung quanh, chậm rãi nói: "Anh tin vào... Thiên Chúa 
à?”" 


Trương Kiến đáp: "Cuốn sách này, khiến tâm hồn tôi được lấp đây." Anh ta hỏi ngược lại: 
"Cường Ba thiếu gia, anh không tin Phật à? " 


Trác Mộc Cường Ba rảo chân bước lên hai bước, ra khỏi bóng râm, đứng bên mép con dốc, lặng 
lẽ nhìn rặng núi xa xa: "Không tin, Thần và Phật đều là những thứ do con người tạo ra mà thôi. " 
Nhưng tự sâu trong đáy lòng, lại có một tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ cất lên: "Con à, con có tín 
ngưỡng đó..." Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, tựa hồ như muốn hất tung đập vụn những mảnh 
hồi ức ấu mà gạt ra ngoài tâm trí. 


Trương Kiến bước lên, đứng sánh vai với Trác Mộc Cường Ba, đón ngọn gió chiều, chậm rãi 
nói: "Tôi từng bị ung thư, ung thư tế bào dạng vảy, một loại ung thư da ác tính, khi bệnh viện 
phát hiện ra thì đã di căn sang tế bào bạch huyết rồi, các bác sĩ nói, tỉ lệ sống sót của tôi rất 
thấp." 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu liếc nhìn Trương Kiến, thấy người đàn ông rắn chắc có làn da 
ngăm ngăm đen này thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả Trương Lập, thật khó mà tưởng tượng 
anh ta đã từng bị ung thư. 


Trương Kiến tự nói với mình: "Việc chữa trị đã tiêu sạch tiền của gia đình tôi tích lũy được, vợ tôi 
đòi chia tay, vậy là lụ hôn luôn.” 


Trác Mộc Cường Ba tròn mắt lên nhìn anh ta, chỉ nghe Trương Kiến lại nói tiếp: “Tôi không 
trách cô ấy, cô ấu vẫn còn trẻ, cần phải tiếp tục sống, cũng may là chúng tôi không có con. Có 
điều, sau khi cô ấu ra đi, chỉ còn lại một mình tôi nằm trên giường bệnh, trần nhà màu trắng, ga 
trải giường cũng màu trắng, tôi nghĩ, đời mình thôi thế là hết rồi, cảm giác cô độc khi bóng đêm 
về đó là thứ đáng sợ nhất trên đời. Đúng lúc ấy, các anh chị em trong giáo hội đã đến giúp tôi, 
họ cầu nguyện cho tôi, nói với tôi rằng Chúa sẽ không bỏ rơi bất cứ con người bất hạnh nào. 
Tin vào Chúa, cầu nguyện nơiNgười, Người sẽ gieo vào lòng mình hạt giống của Đạo, cứu rỗi 
linh hồn mình." 


Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình, gã cũng vừa mới thoát ra khỏi nỗi cô độc tĩnh mịch 
đáng sợ ấy. Những lời của Trương Kiến khiến gã không khỏi hồi tưởng khách sạn nhỏ nơi gã bị 
dồn ép vào cửa. Nếu lúc đó có người vươn bàn tay về phía gã, giúp đỡ gã, liệu gã có giống như 
Trương Kiến hay không? 


Trương Kiến không biết tâm tư của Trác Mộc Cường Ba, vẫn tiếp tục nói: "Lúc đầu, tôi cũng 
không sùng kính gì cho lắm, chỉ là hụ vọng được giáo hội giúp đỡ cho phần nào mà thôi. Về sau, 
tất cả phí tổn nằm viện của tôi cũng đúng là được anh chị em trong giáo hội quyên góp lại mà 
trả giúp. Trong vòng năm năm, tôi làm hóa trị liệu bảy lần, bác sĩ nói, tôi sống được đúng là một 
kù tích. Giờ đây, trong cơ thể tôi đã không còn tế bào ung thư nào nữa. Có lẽ, anh nói rất đúng, 
thần thánh không hề tồn tại, nhưng có sao đâu, khi những người anh chị em đó của tôi chìa 
cánh tay họ ra, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tồn tại xung quanh mình. Tôi yêu họ, cũng 
như họ vêu tôi, tôi cần đến họ, cũng như họ cần đến tôi, dưới ánh sáng của Chúa, chúng tôi lo 
lắng, thương vêu lẫn nhau, tương thân tương ái, đó mới là điều mà tôi tin thờ." 


Trang 1.340/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Biến ngoảnh đầu lại nói: "Đội trưởng Hồ Dương từng nói với tôi, con người là một loài 
động vật có tính xã hội cao, sinh tồn trong cùng một môi trường, họ khát khao được giao lưu và 
chia sẻ, dựa dẫm lẫn nhau để sống sót. Một con người, nếu muốn sống một mình cô độc trên 
thế gian này, thực sự rất khó khăn đấy. Có nhìn thấu những ngọn núi kia không? Cường Ba 
thiếu gia, " Trương Kiến chỉ tay về phía rặng núi xa xa: "Tại sao chúng lại hình kim tự tháp chứ? 
Sở dĩ chúng cao như vậu, chẳng phải là vì chúng chồng chất lên nhau? Không có phần chân nền 
phía dưới, ngọn núi sao có thể nguy nga hùng vĩ? Nếu chỉ có một tảng đá lớn cao bằng cái gậu, 
liệu nó có thể cao được bao nhiêu đây? Một trăm mét, hai trăm mét? Làm sao có thể vút lên cả 
nghìn mét, chọc tới tận mây xanh? Con người cũng như vậy, sắt thép xi măng ở các thành phố 
khiến chúng ta trở nên xa lạ, nhưng trong lòng chúng ta trước sau vẫn khát khao được người 
khác tin cậu, được người khác cần đến, giống như một đại gia đình sống hòa thuận bên nhau 
vậu. Giáo hội của chúng tôi, chính là một đại gia đình như thế. Ở đó, ít ra anh cũng không cảm 
thấy cô độc. Khi tâm tình phiền muộn, tôi sẽ lấy Cựu Ước ra xem, bao nhiêu phiền não sẽ dần 
dân tan biến. Những lúc đối mặt với những lựa chọn khó khăn, tôi cũng tìm kiếm lời giải đáp 
trong Kinh Thánh. Trong đó, anh có thể tìm thấy lời giải cho tất cả mọi vấn đề." 

Trác Mộc Cường Ba không khỏi bật cười, dường như điển tịch của tất cả các tôn giáo đều như 
vậu cả. Cứ như có thể tìm thấy bất cứ đáp án nào trong đó, tất cả các vấn đề đều có thể giải 
quyết. Nếu thực sự có thể giải quuết tất cả các vấn để, chỉ cần một tôn giáo, một cuốn kinh điển 
là đủ rồi, tại sao lại còn sinh ra nhiều giáo phái như thế, lại còn không ngừng tranh đấu với nhau 
nữa. 


Trương Kiến nhướng mày nói: "Con người đều như vậy đó, những lúc nguy nan thì hụ vọng được 
cứu rỗi, sống bình thường thì mong mỏi kỳ tích xuất hiện. Con người, cần phải có tín ngưỡng.” 


Câu cuối cùng này đột nhiên lại trùng khớp với kú ức của Trác Mộc Cường Ba, âm thanh đó lại 
vọng lên từ nơi sâu thẳm đáu lòng gã: "Con à, con người, cần phải có tín ngưỡng." 


"E, Trương Kiến." Phía xa xa có người gọi tướng lên. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía có tiếng gọi, thấy hai bóng người đang từ bên kia dốc núi lại 
gần chỗ họ. 


"Cậu đang ngắm cảnh ài! " Một người lớn tiếng hỏi. 
Trương Kiến cũng nói to đáp lời: "Hai người các anh, đi tuần xong rồi hải " 


Lúc hai người kia đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ, một người trong đó tuổi tác lớn 
hơn hẳn, khoảng ngoài ngũ tuần, đầu đã hơi hói, trán hằn ba nếp nhăn vừa rộng vừa sâu, lại 
đeo thêm đôi kính tròn gọng nhựa đen khiến vẻ ngoài trông càng già nua, bước đi hết sức cẩn 
thận dè dặt; còn người kia, trông còn trẻ hơn Trương Kiến, đầu tóc bù xù, bước chân sải rộng, 
thoạt nhìn giống như một công nhân vừa ở công trình đi xuống, trước ngực đeo một chiếc máy 
ảnh kỹ thuật số dòng SLR to tướng, lúc bước đi, hai tau vẫn ôm khư khư cái máy ảnh, như thể 
sẵn sàng để có thể chụp bất cứ lúc nào. 


"Uâảy, Định Minh, đó là loài bướm gì thế? Đẹp quá! " Lúc Trương Kiến hỏi người tuổi tác tương 
đối lớn kia, Trác Mộc Cường Ba mới trông thấy, trên vai anh ta đang có một con bướm đậu vào, 
hai cánh chấp chới vẫy nhẹ, hiển nhiên là đã coi bờ vai người đó làm nơi dừng lại nghỉ ngơi. 
Chẳng trách anh ta lại bước cần thận như thế, hóa ra là sợ làm con bướm kinh động ba đi mất. 


Trang 1.341/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Người trung niên tên là Định Minh kia đáp: "... bên cạnh cậu là người mới đến hả? " 


Không đợi hai người họ bước lại gần, Trương Kiện đã hấp tấp giới thiệu: "Cường Ba thiếu gia 
đến rồi! Đây là Cường Ba thiếu gial " 


"OTI " Hai người liền guồng chân rảo bước lên, nhìn lom lom vào Trác Mộc Cường Ba ở khoảng 
cách gần. Người trẻ tuổi cười cười nói: "Đã nghe tiếng từ lâu! " 


Còn người lớn tuổi hơn đã chìa tau ra, nói: "Tiền bối Trác Mộc Cường Ba, chào anh, tôi là Lê 
Định Minh, cũng là học sinh của thầy Phương Tân." Con bướm đón gió bay lên, lượn quanh 
người Lê Định Minh một vòng, rồi vỗ cánh vút đi. 


"Vậy hải " Trác Mộc Cường Ba vội nắm lấy bàn tay Lê Định Minh, cảm giác thân thiết hơn 
nhiều. Nghe anh ta gọi mình là tiền bối, gã liền hỏi: "Anh học khóa nào? " 


Lê Định Minh đáp: "Sau anh một khóa. Tôi vẫn thường nghe thầy giáo Phương kể nhiều về 
anh." 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy năm nay anh...” 


Lê Định Minh gượng cười đáp: "Qua mùa hè này là ba mươi tám rồi. Kha kha..." Anh ta sờ tay 
lên những nếp nhăn trên trán, nói: "Có lẽ trông tôi hơi già hơn một chút, đều do nghĩ ngợi lung 
tung cả đấy." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy anh cũng học chuyên ngành động vật họ chó à? ” 


Lê Định Minh lắc đầu: "Không, tôi chuyên nghiên cứu động vật lưỡng thê. Nghe thầu giáo nói, 
lần này mọi người đi thám hiểm, đã gặp được không ít loài động vật hiếm." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Rừng rậm nguyên sinh mà, chắc chắn là còn rất nhiều giống loài 
vẫn chưa được phát hiện." Gã thấy người trẻ hơn kia nói chuyện với Trương iến mấy câu, rồi 
lặng lẽ đứng bên cạnh, liền nói: "Đây là..." 


Trương Kiến đang chuẩn bị giới thiệu, người đó đã cướp lời anh ta, tự giới thiệu luôn: "Tôi ở 
cùng một đơn vị với Trương Kiến, đều do đội trưởng Hồ Dương giới thiệu đến. Tôi tên là Mạnh 


xe >: Iƒ 


Hạo Nhiên, thời Đường có một nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên, ông ấy cùng tên cùng họ với tôi. 
Trương Kiến đứng bên cạnh nói đùa: "Cứ chém gió đi, có cậu cùng tên cùng họ với người ta ấu." 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Hai người làm ở đơn vị nào thế? " 


Trương Kiến nói: "Tôi làm ở đại đội địa chất Tây Tạng, còn cậu ta thực ra không phải người của 
đơn vị chúng tôi, cậu ta là nhiếp ảnh gia núi cao, làm nghề tự do, còn cả bọn Nghiêm Dũng nữa, 
trước đây chúng tôi đều từng làm việc dưới quyền đội trưởng Hồ Dương." 


Mạnh Hạo Nhiên cười hì hì nói: "Nói dễ nghe một chút thì là nhiếp ảnh gia, thực ra chỉ là một 
tên nhàn rỗi hết chuyện, chỗ nào náo nhiệt là tôi tìm đến, phàm chuyện gì liên quan đến núi 
tuyết Tâu Tạng là tôi đều khoái hết." Nói rồi anh ta bật lại những bức ảnh mình vừa chụp được 
cho mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba xem. 


Lê Định Minh nói: "Trở về thôi, chắc đến giờ cơm chay rồi. " 


Trang 1.342/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Kiến nhìn Trác Mộc Cường Ba, cười cười nói: "Hôm nay không ăn chau." 


Ba người phá lên cười. Nhìn gương mặt vui vẻ của họ, trong lòng Trác Mộc Cường Ba cũng lấy 
làm cao hứng. 


Bốn người cười cười nói nói trở lại dãy nhà đá. Thì ra Mạnh Hạo Nhiên cũng gần bằng tuổi 
Trương Kiến, vậy mà nhìn bề ngoài trông còn trẻ hơn cả Nhạc Dương. Anh ta hết sức đắc ý nói, 
đó là vấn đề bảo dưỡng thôi. Người đàn ông, cả ngày phơi sương phơi gió, cần giữ gìn nhất 
chính là gương mặt nàu. 


Lúc về đến nơi, chị Trương đã sắp xếp ra một bàn đầy thức ăn. Các thành viên mới cứ ra ra vào 
vào, bận không ngơi tay. Thường ngày, việc ăn uống của những người này đều bị Lữ Cánh Nam 
khống chế nghiêm khắc, hôm nay nhân cơ hội Trác Mộc Cường Ba đến, bọn Nhạc Dương và 
Trương Lập đã xúi bẩy mọi người phá giới, ngấm ngầm bày cách, nói như đỉnh đóng cột rằng 
chắc chắn giáo quan sẽ không trách mắng, còn nguyên nhân tại sao lại như vậy, thì... hì hì hà 
hà, mọi người đều cười cười hiểu Ú. 


Thấy Trác Mộc Cường Ba trở vẻ, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, khiến gã có cảm giác như thể 
trở về buổi tiệc chiêu đãi doanh nghiệp thuở trước vậu. Mẫn Mẫn lại gần khẽ trách móc, căn vặn 
Trác Mộc Cường Ba sao mà nói chuyện lâu quá vậy. Trác Mộc Cường Ba cười gượng gạo, nói 
mình vừa ra ngoài tản bộ, nghĩ ngợi vài vấn đề. Hai người mới nói chuyện được hai ba câu, đã bị 
chị Trương kéo về phía bàn ăn. Nói theo kiểu của chị ta thì, đôi chim non nhà cô cậu thiếu gì 
thời gian chàng chàng thiếp thiếp, không cần phải nôn nóng làm gì, nghe nói Cường Ba của cô 
khỏe lắm, rất thích hợp làm cu li. Trác Mộc Cường Ba đỏ bừng cả mặt, cuống cuồng xua tay rối 
rít nói: "Nào dám, nào dám, sao so được với chƒTrương." 


Chị Trương lại nói: "Ấu, cái gì mà chị Trương chị Trương chứ, gọi thế nghe già chết đi được. Cứ 
gọi tôi là Đình Hổ ởi, tôi lớn hơn anh mấy tháng, gọi là Hổ Nhi thì không ổn lắm nhỉ." Kế đó, 
chị lại gọi toáng lên: "Tiểu Nguyệt đâu, Nhạc Dương, cậu đi gọi mấu người nữa, mang thùng ra 
đây. Chúc Dật, cái đồ đần, còn ngây ra đấy làm gì hả, đi giúp bọn họ một tau nhanh lên. Mẫn 
Mẫn, vào bếp xem thử có đủ đồ ăn không." 


Một lát sau, Trương Lập và hai anh chàng trẻ tuổi khác đã khiêng vào một vò rượu to tướng. 
Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Còn có cả rượu à? ” 


Chị Trương nói: "Phải đấu, giáo quan nghĩ rất chu đáo, biết đám người chúng tôi đâu gần như 
tên nào cũng là sâu rượu, nên đã đích thân chuẩn bị rượu thuốc sẵn đấy, mỗi ngày huấn luyện 
xong chúng tôi đều có rượu uống cả. Thứ rượu này mùi vị cũng không tồi, lát nữa anh phải uống 
nhiều một chút đấy, không sợ say đâu." 


Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại lúc bọn họ huấn luyện bị Lữ Cánh Nam bắt uống thuốc bắc, 
đắng không chịu nổi, xem ra đây đúng là xem người bốc thuốc rồi. Chị Trương lại quay sang sắp 
đặt sai phái mọi người dịch chuyển các thứ để đặt thêm mấy chiếc bàn nữa trong phòng. 


Trác Mộc Cường Ba cười khen: "Chị Trương thật biết sắp xếp." 


Trương Đình Hổ nói: "Đám lười nhác này, còn khó quản lý hơn nhân viên công tụ nhiều, vẫn 
phải học theo Cánh Nam, dùng chút thủ đoạn sắt mới khiến họ phục được. À, phải rồi, nghe 
nói Lữ Cánh Nam thích anh, không biết có thật khôngvậy? " 


Trang 1.343/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba: "...' 


Bữa tối hôm ấy hết sức thịnh soạn, có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn bình thường mà Lữ Cánh 
Nam quy định, nhưng quả nhiên cô chỉ phê bình một hai câu, chứ không nổi trận lôi đình. Chị 
Trương hướng về phía Trác Mộc Cường Ba chỉ chỉ trỏ trỏ, mọi người ai nấy đều ngầm hiểu, ánh 
mắt cực kỳ hàm ú, trong khi đó, hai kẻ gây chuyện là Nhạc Dương và Trương Lập lại giả bộ như 
chẳng hề trông thấu. 


Cả một phòng đầy chật người, tổng cộng chia làm ba bàn, người nào người nấy đều tranh nhau 
kéo Trác Mộc Cường Ba lại ngồi bàn mình, nhưng tất nhiên là chẳng ai tranh được với chị 
Trương. Đối với Trác Mộc Cường Ba thì vừa kéo vừa lôi, còn người khác thì vừa đạp vừa quát, 
há miệng gầm lên một tiếng, khí thế chẳng khác nào sư vương Tạ Tốn ngàu xưa. Có người nấp 
phía sau kêu lên: "Cướp chú rể đấy hải " Cả đám lại cười ô lên. 


Bàn này thực ra chỉ có mình chị Trương là phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông râu ria xổm xoàm, 
thân thể cường tráng, nhưng không một ai có cảm giác chị ta ngồi đây không thích hợp cả. Phải 
nói là quá thích hợp mới đúng. Tửu lượng của chị Trương này càng khiến Trác Mộc Cường Ba 
nhớ lại chính mình trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Được ba tuần rượu, Ba Tang và một người râu 
ria xồm xoàm, mặt mũi rất hung hãn chơi oẳn tù tì uống rượu, tiếng qua tiếng lại, càng lúc càng 
ầm ï nhức óc. Chị Trương giới thiệu với Trác Mộc Cường Ba, người tướng mạo hung hãn ấy tên 
là Nghiêm Dũng, một chuyên gia leo núi rất có kinh nghiệm, anh ta cũng là bạn của đội trưởng 
Hồ Dương. Hai bàn còn lại cũng chè chén rất hăng sau. Vương Hựu và Sean cũng đã hòa đồng 
được với những người khác, mỗi khi nói chuyện đến chỗ cao hứng lại phá lên cười ầm ï. Cả gian 
phòng ngập tràn trong một bầu không khí ồn ào náo động như thế. 


Giữa buổi tiệc, Nhạc Dương ởi sang bàn khác, dẫn hai thanh niên đến chúc rượu Trác Mộc 
Cường Ba. Vừa nhìn bước chân chuẩn xác của bọn họ, gã đã biết ngay hai anh chàng này xuất 
thân trong quân đội. Quả nhiên, Nhạc Dương giới thiệu, cả hai đều là chiến hữu cùng nhập ngũ 
với anh, người gầy tên là Triệu Trang Sinh. Nhạc Dương gọi luôn là Cu Gầy, còn đùa đùa bảo từ 
nhỏ Cu Gây đã có tố chất của Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận trong Thủy Hử, nên bạn bè 
đồng ngũ đều gọi cậu ta là Nhị Điều. Cậu này xuất ngũ xong còn sang Đức phát triển nửa năm, 
vừa trở về đã bị Nhạc Dương gọi đi luôn. Người còn lại tên là Lý Hồng, tướng mạo giản dị, ít 
nói. Trương Lập cũng dẫn theo mấy quân nhân đã giải ngũ đến, vì nhiều người nhiều miệng 
quá, thành thử Trác Mộc Cường Ba chẳng nghe rõ họ nói những gì nữa. 


Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi chung một bàn. Ngồi ở bàn đó còn có mấy người phụ nữ nữa, 
Trác Mộc Cường Ba hỏi qua loa một lượt, biết một cô tên Lâm Tiểu Quyên, còn một cô tên là 
Phương Phương hay gì gì đó. Được một lúc, mọi người bắt đầu tùy ú nói chuyện phiếm. Trác 
Mộc Cường Ba và chị Trương tự nhiên là nói đủ thứ chuyện trời Nam bể Bắc, nói qua nói lại, rồi 
cuối cùng nói đến chuyện Mẫn Mẫn. Chị Trương nói với Trác Mộc Cường Ba, cảm giác đồ mỹ 
phẩm của Mẫn Mẫn dùng có mấy món đã nhạt mùi đi mất rồi, quá nửa là do để lâu quá, chắc 
chắn là Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ chọn đồ mỹ phẩm tặng cho người ta cả. 


Trác Mộc Cường Ba nói, mấy chuyện đàn bà con gái ấu gã làm sao biết được. Chị Trương liền 
vỗ ngực nói, sau nàu muốn mỹ phẩm gì cứ bảo Mẫn Mẫn nói một tiếng, đảm bảo sẽ có hàng 
mới nhất, chất lượng tốt nhất. 


Nói lung tung lang tang một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba lại bảo chị Trương cái gì cũng tốt, chỉ 


Trang 1.344/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có mỗi cái tên nghe không ổn lắm. Nhạc Dương liền vặn lại, tên chị Trương thì có gì không ổn. 
Trác Mộc Cường Ba nói, đấu là tên đàn ông. Mấy người cùng bàn càng thêm hiếu kỳ, lại tiếp tục 
căn vặn. Tới khi Trác Mộc Cường Ba nói ra ba chữ "Trương Đình Hổ", cả bọn lại cười phá lên. 
Trương Lập nói: "Cường Ba thiếu gia, tai của anh có vấn đề rồi, chị Trương tên là Trương Đình 
Phù, chữ đình trong câu "đình đình ngọc lập”, chữ phù trong "phù dung” ấu, vậy mà anh lại nghe 
thành tên đàn ông, thật đúng là chỉ có anh thôi đấy! " 


Nhạc Dương lại nói: "Cái tên Trương Đình Hổ này nghe cũng không tồi đâu, nghe rất oai 
phong, cảm giác như Ngự tiền đới đao thị vệ ấu." 


Nói chuyện một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra một vấn đẻ, định hỏi Nhạc Dương thì 
phát hiện ra anh chàng đã không ngồi đấy nữa, ngoảnh sang hai bàn kia cũng không thấy đâu, 
liển hỏi chị Trương. Chị ta đáp: "Thằng nhóc ấu sợ uống rượu, trốn đi tiểu rồi. Nào, cạn lụ! " 
Trác Mộc Cường Ba nâng lụ lên cụng, liếc nhìn Đường Mẫn, thấy cô đang trợn mắt nhìn mình, 
liền gượng cười tỏ ý xin lỗi. Nhưng gã không nhận ra, Lữ Cánh Nam cũng không ngồi cùng bàn 
với Mẫn Mẫn nữa. 


Rời khỏi gian phòng ồn ào huyên náo, đứng ngoài hành lang lặng lẽ tăm tối, ánh trăng từ ô cửa 
đá chiếu xuống, Lữ Cánh Nam nói: "Được rồi, cậu ngầm ra hiệu cho tôi ra ngoài là có chuyện gì 
vậy? H 


Nhạc Dương nói như chém đỉnh chặt sắt: "Giáo quan, tôi có thể tin tưởng cô không? " Trong 
bóng tối, ánh mắt anh sáng rực lên, tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vằng vặc. 


Hồi lâu sau, Lữ Cánh Nam ngấng đầu lên nói: "Thì ra là cậu! " 


Chú Thích 


TTTrrnnnnaaann 


1.Tên tiếng Anh: Streams in the Desert, một cuốn sách về tâm linh rất nổi tiếng của tác giả Charles E. Cowman. 


2.Viết tắt của Deuteronomv (Đệ nhị luật), cuốn thứ năm trong bộ Kinh Thánh của người Do Thái và Cựu Ước. 


3.Dịch lại từ bản tiếng Trung. Nguyên văn tiếng Anh trong Streams in the Desert: We ought not to rest content in 
the mists ofí the valleu when the summit of Tabor awaits us. How pure are the dews of the hills, how fresh is the 
mountain air, how rich the fare of the dwellers aloft, whose windows look into the New .Jerusaleml Man saints are 
content to livelike men in coal mines, who see not the sun. Tears mar their faces when the might anoint them 
with celestial oil. Satisfiied IÏ am that mang a believer pines in a dungeon when he might walk on the palace roolf, 
and view the goodly land and Lebanon. Rouse thee, O believer, from thụ low conditionl Cast away thụ sloth, thụ 
lethargu, thụ coldness, or whatever interferes with thụ chaste and pure love to Christ. Make Hlim the source, the 
center, and the circumference of all thụ souls range of delight. Rest no longer satisfied with thụ dwarfish 
attainments. Aspire to a higher, a nobler, a fuller life. pward to heavenl Nearer to Godl — Spurgeon. 


Trang 1.345/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 22 - Thánh Viên (Với (2) 


Không ngờ lại là hắn ta! " Merkin nhìn Max đang đứng trước mặt. Max gật đầu hết sức chắc 
chắn, nói: "Đúng vậy ông chủ, theo các đầu mối tôi nắm được, tôi dám khẳng định chính là 
hắn." 


Đầu ngón tau Merkin gõ khe khẽ lên tay vịn sofa: "Mày nói xem, tại sao hắn lại làm vậu nhỉ? " 


Max đáp: "Cần tiền, bởi vì trong đội ngũ đó hắn không hề xuất chúng, nên trước đây chúng ta 
không hề chú ý đến con người này. Sau khi điều tra hết sức tường tận, tôi phát hiện ra một sự 
thực mà cả đồng đội của hắn cũng không hề hay biết. Kẻ này vẫn ngấm ngầm dùng ma túy, 
thực ra hắn là một con nghiện rất nặng. Lần này, hắn tham gia vào đội ngũ đó, cũng chính vì 
cấp trên của hắn hứa rằng, sau khi thành công sẽ có một khoản tiền thưởng rất lớn. Nhưng bọn 
chúng đã thất bại, tiền của hắn cũng tiêu sạch sành sanh, mới phải nghĩ ra cách rao bán tin tức 
nàu. Các tin tức hắn đang rao bán đều là sự thực cả. Hơn nữa, chẳng phải ông chủ cũng từng 
nói, mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn của hắn ta, chẳng có ai là không 
thể mua chuộc được hay sao? Chúng ta cũng đã thành công..." 


"Ưm..." Merkin xua tay ngắt lời Max, nói: "Chuyện này vẫn có điều gì đó rất lạ. Tại sao lại tự 
dưng xuất hiện bán tin tức vào lúc này chứ? Xem ra chúng ta vẫn chưa tìm hiểu đây đủ về bọn 
chúng, cần phải điều tra sâu hơn nữa mới được." 


Max không hiểu, nói: "Ông chủ, hắn chọn thời điểm nàu để bán tin tức ra chẳng phải là rất hợp 
tình hợp lý hay sao? Đội của chúng đã bị giải tán, giờ chúng đã không còn quả núi chính phủ 
Trung Quốc chống lưng nữa, lại còn thiếu thốn tiền bạc, tôi thật không nhìn ra hắn làm vậy có 
gì không ổn cả." 


Merkin cười cười: "Nhìn bề mặt thì có vẻ rất hợp lú, nhưng mày đừng có quên, nếu hắn muốn 
bán thông tin, ít nhất cũng phải biết được nguồn gốc của bên mua thông tin là như thế nào, mà 
quan hệ tin cậy lẫn nhau ấu không phải một hai lần giao dịch mà có được ngay đâu. Nếu hắn 
nghiện rất nặng, thì từ trước khi đội ngũ đó giải tán, đã phải ngấm ngầm liên lạc với các thế lực 
khác rồi, chứ không phải đột nhiên tiến hành liên hệ với nhiều thế lực một lúc như vậy." 


Max lí nhí nói: "Nhưng, nếu không vì tiền thì hắn vì cái gì? Hơn nữa, nghiện ma túy không thể 
giả bộ được, hắn ta thực sự nghiện rất nặng mà." 


Merkin cười cười: "Nghiện rất nặng hả, hừ, mày còn điều tra ra được, chẳng lẽ các thành viên 
khác trong đội của hắn lại không nhận ra được hay sao? " 


H 


... Max ngưng lại giây lát, lúng túng nói: "Theo... theo những gì tôi điều tra được, những thành 
viên khác trong đội hoàn toàn không hề biết gì hết cả." 


Merkin lại hỏi: "Vậy sao, thế người của chúng ta có biết không? " 
Max khẳng định chắc chắn: "Không biết! " 


Merkin nở một nụ cười thần bí: "Ưm, xem ra cả một đội viên bình thường dưới trướng Trác Mộc 


Trang 1.346/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba cũng không thể coi thường được rồi. Có điều, màu phải nhớ rõ, một số kẻ có ý chí 
cực kỳ kiên cường, dẫu là nghiện ma túy rất nặng đi chăng nữa, chỉ cần thần trí hắn vẫn còn 
chưa mất hắn, hắn cũng vẫn trung thành với tổ chức của mình. Tao ngờ rằng tên này làm vậu là 
muốn trở thành gián điệp hai mang! Hừ hừ, nếu đúng là như vậy, tao sẽ dùng thực lực cho hắn 
tỉnh táo ra mà nhận thức được rằng, nếu không thật thà đi theo chúng ta, hắn chẳng còn một 
con đường nào khác nữa cải ” 


Max hiểu ý, nói ngay: "Liên lạc với hắn hả? Ông chủ." 

"Phải, có điều không trực tiếp gặp mặt hắn, mà để hắn thông qua bên thứ ba liên hệ với chúng 
ta, bảo hắn chỉ cần tiết lộ thông tin là được rồi, sau đó hãy để hắn làm một số việc khó có thể 
vẹn toàn cả đôi bên, khiến hắn càng lún càng sâu, cuối cùng không thể không đi theo chúng ta." 


"Tôi biết rồi, ông chủ, " Max đứng thẳng như cột cờ nói. 


Merkin nở một nụ cười cao thâm khó dò, vẫy tay ra hiệu cho Max ra ngoài, tới khi tên thuộc hạ 
ra khỏi cánh cửa, nụ cười của ụ mới dần dần bị nét sầu não thay thế. Người kia có phải muốn 
làm gián điệp hai mang hau không, Merkin hoàn toàn không để tâm, điều y lo lắng là, tin tức 
này rốt cuộc sẽ gây chú ú cho bao nhiêu tổ chức, rốt cuộc nó sẽ khuếch tán bao xa, cấp trên 
trong tổ chức liệu có chú ý đến nó hay không, Người quyết sách liệu có chú đến nó hay không! 


Lúc quay người lại đóng cửa, Max liếc mắt nhìn qua khe hẹp, vừa hay bắt được khoảnh khắc nụ 
cười của Merkin biến mất, lúc ấy hắn mới nở một nụ cười hài lòng, sải chân bước đi. 


Đêm hôm đó, rượu cứ đong đầy mãi không hết, chị Trương cũng không uống nhiều lắm. Ngược 
lại người tên Nghiêm Dũng kia thì hình như rất muốn phân cao thấp với Ba Tang. Bên cạnh hai 
người đó còn một người ra sức hò hét trợ uy cho bọn họ. Người này mặt tròn tròn, lúc cười 
trông như Phật Di Lặc, hình như cũng là do đội trưởng Hồ Dương dẫn tới, tên là gì Trác Mộc 
Cường Ba không nghe rõ. 


Uống đến khuwa, mọi người nâng chén chúc nhau lần cuối, rồi Trác Mộc Cường Ba trở về căn 
phòng được chuẩn bị sẵn cho gã, nằm bò ra ngủ, trong lúc mê man chợt nghe có người nói: 
"Con à, con có tín ngưỡng đấu..." 


Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường Ba đáp lại: "Không có, số mệnh của tôi do tôi quyết định, 
không phải do ông trời! ” 


Lúc gã mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một buổi tiệc rượu chiêu đãi doanh nghiệp, vô số nụ 
cười như được đổ ra từ khuôn đúc, ai ai cũng tỏ ra hết sức thân thiết, mọi người lần lượt giơ lụ 
lên, hướng về phía gã chào hỏi. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu xuống nhìn, thấy mình mặc đồ 
Tâu, đi giàu da bóng loáng, đang nghĩ sao mình không có rượu, thì trên tay đã xuất hiện một 
chiếc lụ chân cao, bên trong là thứ rượu vang đắt tiền màu đỏ dìu dịu mà trong suốt. Trác Mộc 
Cường Ba cười tươi hớn hở, cùng mọi người chào hỏi chuyện trò, nhưng trong lòng không khỏi 
lấy làm lạ, tại sao gã lại ở đâu chứ? 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Đồng Phương Chính, khuôn mặt vẫn giữ 
nguyên nụ cười quen thuộc. Chỉ thấy Đồng Phương Chính đứng sát sau lưng gã, Trác Mộc 
Cường Ba đưa lụ về hướng nào, anh ta liền bước lên bắt tay chào hỏi người đó, nếu Trác Mộc 


Trang 1.347/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba bước đi giữa đám đông, anh ta liền vội vàng đi theo sau gã ngay, người bên cạnh rất 
khó để ý thấu. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói: "Phương Chính, đứng lên phía trước một 
chút đi, đừng cứ ở mãi sau lưng tôi như thế, người ta sẽ hiểu lắm tưởng anh là thư kú của tôi 
mất." 


Đồng Phương Chính chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói: "Khỏi cần, họ nhận ra anh là được 
rồi." Anh ta lúc nào cũng giữ vẻ bề ngoài khiêm cung ấy, nhưng đột nhiên nụ cười hiển lành 
bỗng trở nên điên cuồng dữ tợn, xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai gã cốt đột 
cao lớn, một bên trái, một bên phải nhấc bổng cả Trác Mộc Cường Ba lên, khiến gã không nhúc 
nhích động cựa gì được. Trác Mộc Cường Ba hét lớn: "Phương Chính, anh làm gì vậy! Thả tôi 
ral ” 


Đồng Phương Chính đấy gọng kính lên sống mũi, cười như điên dại: "Xin lỗi nhé Cường Ba, tất 
cả những thứ này, đều là của tôi cả rồi! " 


Trác Mộc Cường Ba ra sức giãu giụa, nhưng không sao nhúc nhích nổi. Sau mấy lần gắng sức, 
đột nhiên gã bỗng thầm nhủ, loại cốt đột thế này làm sao có thể khiến mình không nhúc nhích 
gì được như vậy, đây là nằm mơ sao? Nghĩ tới đó, gã liền mở bừng mắt ra, giật mình tỉnh giấc. 


Hơi không khí đầu tiên hít vào đến phổi mang theo một luồng hương thoang thoảng thân quen, 
còn nơi bàn tay gã chạm phải lại trơn mềm như mỡ đặc. Trác Mộc Cường Ba hơi cúi đầu xuống, 
liền trông thấu Mẫn Mẫn đang ôm chặt eo mình như con rắn, đầu gối lên ngực, mái tóc phủ lên 
mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cố gắng để hơi thở mình dịu bớt đi, tránh làm cô giật mình thức 
giấc. Cơn mơ vừa nãy, khiến gã nhớ đến rất nhiều chuyện, tâm trạng không khỏi có chút tức 
bực khó chịu, đồng thời cũng thấy hơi bất an. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, 
bên ngoài sông Ngân chảy tràn, tỉnh tú lấp lánh, sắc đêm nồng đượm. 


Sáng hôm sau, Trác Mộc Cường Ba dậy rất sớm, vươn người mấy cái cho dãn gân dãn cốt, cảm 
giác toàn thân thư thái dễ chịu, bèn ra ngoài chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Phía ngoài đã có 
mấy người bắt đầu chạy bộ, còn những người khác vẫn chưa ra khỏi giường. Một anh chàng trẻ 
tuổi chạu đến trước mặt gã, hỏi: "Cường Ba thiếu gia, sớm vậu à? " 


Trác Mộc Cường Ba nhận ra, người này là chiến hữu của Nhạc Dương, tên là Triệu Trang Sinh, 
vì lúc giới thiệu anh ta với gã, Nhạc Dương có nói, vừa nghe đã biết, anh ta sinh ra ở Triệu 
Trang rồi. Triệu Trang Sinh đang đeo tai nghe, lúc nói chuyện liền gỡ xuống. Trác Mộc Cường 
Ba chạy song song với Trang Sinh, hỏi: "Chạy bộ còn nghe nhạc nữa hả? Ai hátđấy? " 


Triệu Trang Sinh đáp: "Bevond, chắc là Cường Ba thiếu gia chưa nghe bao giờ." 
"Bevond, người nước ngoài à? ” 


Triệu Trang Sinh cười ha hả nói: "Cường Ba thiếu gia quả nhiên là chưa nghe bao giờ rồi. Họ là 
ban nhạc Rock and Roll của Hồng Kông. Bevond có nghĩa là "Vượt qua”. Hát hay lắm, anh nghe 
thử xem." Nói đoạn, Triệu Trang Sinh liền rút cả tai nghe lẫn máy nghe nhạc trong túi ra, đưa 
cho Trác Mộc Cường Ba, rồi nhét đầu tai nghe vào tai gã, một thứ âm thanh kim loại đập vào 
màng nhĩ, giọng ca khàn khàn cao giọng hát vang. Ca từ bằng tiếng Quảng, gã nghe không 
hiểu, nhưng Trác Mộc Cường Ba có thể nhận ra, dường như người ca sĩ kia đang xuyên qua 
cuồn cuộn sóng cồn, gió bụi dặm trường mà từ nơi xa bước đến. Giọng hát khàn khàn ấy gợi lên 
một cảm giác bể dâu từng trải, tiếng ca cao vút chói tai đầu kích động âm vọng giữa vùng hoang 


Trang 1.348/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vắng. Trác Mộc Cường Ba vốn chẳng hứng thú lắm với thứ âm nhạc nà, có điều trải qua bao 
nhiêu biến cố, gã lờ mờ cảm nhận được người sáng tác nhạc đang rất cố gắng kể lại một nỗi khổ 
nhọc. Mỗi bài hát, đều như một mầm mạ non nhỏ bé đang gắng sức vươn lên trong nghịch 
cảnh. Còn người diễn xướng, thì tựa như đã đem toàn bộ sinh mệnh của mình ra để hát, không 
có vẻ trữ tình du dương, cũng không phát tiết đến cùng cực, chỉ đang dùng tiếng hát của mình 
để bày tỏ, mong những con người bình thường đang theo đuổi mộng tưởng xin đừng dừng bước, 
dẫu gặp phải khó khăn gì, cũng chớ bỏ cuộc. Mỗi bài ca, mỗi câu ca, đều là tiếng gào thét của 
người diễn xướng, phải cốt Phải cố gắng nữa! Chạy bộ theo tiết tấu âm nhạc này, người ta như 
có cảm giác mỗi một bước chân đều đặt vào những trọng điểm chắc chắn, đồng thời trong tư 
thế sẵn sàng để đặt bước chân tiếp theo. 


Cùng với thứ nhạc âm vang tiết tấu mạnh mẽ đó, Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh vừa 
chạy vừa nói chuyện phiếm. Qua Triệu Trang Sinh gã mới biết, thì ra hôm qua lúc gã đến, vừa 
khéo cũng đúng lúc mọi người mới hoàn thành một giai đoạn huấn luyện, được nghỉ ngơi hai 
ngày, một số người có khả năng sẽ bị đào thải, nên buổi tối Lữ Cánh Nam mới không ngăn cản 
mọi người mở tiệc quậu phá, vừa là tiệc mừng bọn Trác Mộc Cường Ba đến đây, đồng thời cũng 
là tiệc chia tay một số người bị loại. Trác Mộc Cường Ba đang thầm tự nhủ "ra là thế", Triệu 
Trang Sinh đã quay sang nói, có điều nếu không phải đúng dịp Cường Ba thiếu gia đến, bọn họ 
cũng không thể ăn uống thả giàn như vậy được, xét cho cùng vẫn nhờ phúc ấm của Cường Ba 
thiếu gia mới được vậu. Trác Mộc Cường Ba nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười. 


Vốn là ngày nghỉ, nên những người chạu bộ buổi sớm cũng chia thành từng tốp hai ba người, 
người nào chạu đường người nấy. Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh chạy tương đối 
nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người cao lớn hôm qua đấu rượu với Ba Tang, Nghiêm 
Dũng. Cả tay trung niên tối qua ở bên cạnh hò hét trợ uy cho bọn họ cũng chạy cùng. Trác Mộc 
Cường Ba thấy Nghiêm Dũng tỉnh thần phấn chấn, đưa mắt nhìn quanh lại không thấy bóng Ba 
Tang đâu, chỉ thấy chị Trương và mấy thanh niên khác từ trong dãy nhà đá đi ra. Gã tiến lên 
chào hỏi bọn Nghiêm Dũng một câu, rồi thả bước chậm lại chạy song song với họ. Nghe 
Nghiêm Dũng giới thiệu, người trung niên mặt tròn chạy bên cạnh anh ta tên là Chu Nghiêm, 
nhìn bể ngoài tròn ung ủng như phát phì, nhưng kinh nghiệm leo núi và thám hiểm tuyệt đối 
không hề kém Nghiêm Dũng. Hai người bọn họ đều đã từng nhiều lần theo đội trưởng Hồ 
Dương tiến hành khảo sát trên ngọnChomolungma. 


Phía bên kia, chị Trương dẫn theo mấy thanh niên cũng hò hét chạy tới nhập hội. Ngày nghỉ 
nên mọi người đều tốp năm tốp ba, tùu ý chạy theo đường mình thích, nhưng không hiểu tại 
sao, ai nấu đều chào một tiếng rồi chạy theo phía sau cái nhóm đông đảo của bọn họ, chẳng 
mấy chốc đã kéo thành một hàng người dài thượt. 


Lữ Cánh Nam đứng dựa người bên cửa số, nhìn Trác Mộc Cường Ba dẫn đầu chạy trước, sau 
lưng là một đám thành viên mới xa lạ, tựa như có một thứ sức mạnh vô hình đã tụ tập bọn họ lại 
với nhau, trên gương mặt bất giác nở ra một nụ cười. 


Chạy được mấy vòng, thân thể bắt đầu nóng dân lên, Trác Mộc Cường Ba nghe thấy các thành 
viên chạy sau thở hổn hển nặng nề, bèn thả bước chậm dần, rồi từ từ dừng lại. Chị Trương nói: 
"Nghe nói anh bị thương, xem ra cũng hồi phục khá quá nhỉ, đám thanh niên phía sau không lại 
được với anh rồi." 


Trác Mộc Cường Ba chỉ vào ngực mình, cười cười nói: "Tôi bị nội thương. À, phải rồi chị Trương 


Trang 1.349/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nàu, thời gian nghỉ thường thường mọi người làm gì vậy? ” 


Chị Trương nói: "Cũng nhiều thứ lắm. Ở đây là vùng hoang dã, chúng tôi có thể bơi ngược suối, 
chạy bộ, chơi gì cũng được. Có lẽ mọi người thích nhất là hai trò phá giải cạm bẫy với đánh trận 
giả bằng súng đạn cao su. Nhạc Dương và Trương Lập là cao thủ đó." 


Mạnh Hạo Nhiên đứng bên xen vào: "Có điều không thể chơi mấy trò trí tuệ, giáo quan Lữ nói, 
cái thứ rèn luyện thân thể này không tiến ắt sẽ lùi, gọi là nghỉ ngơi, tức là mỗi ngày không tăng 
cường độ huấn luyện lên mà thôi. " 

Nghiêm Dũng nói: "Cá nhân tôi cho rằng, có một số hạng mục huấn luyện quá phức tạp đối với 
những người mới, độ khó cao quá, những kỹ xảo với độ khó cao như thế, chúng ta cần phải 
dùng trong thực tế hay sao? " 


Triệu Trang Sinh lập tức tiếp lời: "Phải đấu, Cường Ba thiếu gia, nghe Nhạc Dương nói, trước 
đâu mọi người từng vào cổ mộ, phá cơ quan cạm bẫy gì đó, trong các di tích cổ đại ấy có nhiều 
cạm bẫy vậy thật sao? Mọi người gặp phải những loại bẫu gì vậu? Kể cho chúng tôi nghe được 
không... 


Những người khác cũng đồng thanh phụ họa, Trác Mộc Cường Ba cảm thấu gã đã kể đi kể lại 
chuyện này nhiều lần lắm rồi, hơn nữa, một khi đã bắt đầu kể, e rằng một hai tiếng đồng hồ 
cũng khó mà kể cho hết, vừa hay lúc đó thấy Trương Lập bước ra, gã liền lập tức gọi anh lại: 
"Trương Lập, cậu lại đây kể cho mọi người nghe những chuyện chúng ta gặp phải hồi trước đi." 


Trương Lập vừa nghe thế liên hăng hái hẳn lên, nước bọt văng tung bốn phía: "Nhớ năm xưa..." 


Trác Mộc Cường Ba ở khu trại huấn luyện được ba ngày, hết sức hòa hợp với mọi người. Gã 
thấy Lữ Cánh Nam sắp đặt hết sức chu đáo nghiêm ngặt, cả Ba Tang cũng đã đảm nhiệm chức 
giáo quan hướng dẫn, còn giáo sư Phương Tân đang phải sắp xếp chỉnh lý một lượng lớn các tài 
liệu. Gã cũng nôn nóng muốn xem những tài liệu đó, bèn dẫn theo Mẫn Mẫn, trở về Lhasa giúp 
đỡ giáo sư một ta. 


Trở về Lhasa, Trác Mộc Cường Ba gửi lời hỏi thăm của Lê Định Minh và bọn Nhạc Dương đến 
giáo sư, còn Mẫn Mẫn chào hỏi xong liền ngoan ngoãn ởi vào trong thu dọn hành lý. Giáo sư 
Phương Tân hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Sao hả, các đội viên mới để lại cho cậu ấn tượng như thế 
nào? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Rất tốt, bọn họ... rất ưu tú, đều là những người có kinh nghiệm phong 
phú về nơi hoang dã. Nói thật, sau khi ở với họ ba ngày, tôi quả là không nỡ nhìn thấy bất cứ ai 
trong số họ bị đào thải cả." 


"Ừm, " giáo sư Phương Tân nói: "Cậu đã không nghi ngờ trong số họ có người đem thông tin 
tiết lộ cho các tổ chức khác cũng đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu nữa rồi à? " 


Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng: "Nếu đúng là vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, 
bởi vì tôi thực không sao hiểu nổi, tiết lộ thông tin về chúng ta ra ngoài, rốt cuộc họ được ích lợi 
gì chứ." 


"Lợi nhiều lắm chứ..." giáo sư Phương Tân mới nói được nửa câu, thấy sắc mặt Trác Mộc Cường 
Ba không được tốt lắm, bèn mỉm cười: "Được rồi, tạm thời không nói chủ đề này nữa, đi theo 


Trang 1.350/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi, cho cậu xem những phát hiện mới trong đống tài liệu mang từ Nga về." 


Trác Mộc Cường Ba ở phía sau đầy xe lăn, nói với giáo sư Phương Tân: "Thầy giáo, còn một 
chuyện nữa, tôi vẫn không sao hiểu được. Mới đầu, khi biết đến Bạc Ba La thần miếu, tôi cảm 
thấy rất thần bí, nhưng vẫn luôn cho rằng chúng ta nắm được khá nhiều thông tin. Cho tới khi 
Lữ Cánh Nam lấy những tài liệu đó ra, tôi mới biết, hiểu biết của chúng ta về Bạc Ba La thần 
miếu chỉ hết sức nửa vời. Có điều, sau khi có được những tài liệu của Lữ Cánh Nam, chúng ta đã 
có thể nhận thức lại về Bạc Ba La một lần nữa. Thế nhưng bây giờ, tôi bỗng đột nhiên phát 
hiện ra, chúng ta mới chỉ biết được cái vỏ bề ngoài về Bạc Ba La thần miếu, nếu không có pháp 
sư Á La và pháp sư Tháp Tây, chúng ta hầu như là hoàn toàn không biết một chút gì về nơi ấu 
cả, ngau cả như Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La, họ cũng chỉ biết một chút bề ngoài mà thôi. 
Sao tự dưng lại trở nên như vậy chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân cười nói: "Là thế nàu, Cường Ba à, xem ra nhận thức của cậu về vị trí hiện 
tại của chúng ta vẫn hơi lệch lạc rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn nhấn mạnh với cậu, chúng ta chỉ là 
một đội mang tính thử nghiệm, còn nghiệp dư hơn cả những tổ chức nghiệp dư nhất. Khi mới 
bắt đầu, các thông tin về Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta có thể nắm bắt sẽ không nhiều, 
chúng ta chỉ có thể dần dần lần theo các đầu mối, đi từ bên ngoài vào sâu bên trong, từng bước 
từng bước một. Không sai, Bạc Ba La thần miếu đã biến mất trong lịch sử cả nghìn năm rồi, nếu 
từ nghìn năm trước đã có người bắt đầu thu thập các tài liệu liên quan đến nơi ấy, thì tài liệu mà 
chúng ta nắm được trong tay so với người ta, chắc chắn là hạt cát so với sa mạc, không thể so 
được. Có điều, chúng ta vẫn không ngừng tiến bộ, không ngừng học tập, các tài liệu, thông tin 
họ thu thập được suốt một nghìn năm, vừa khéo để cho chúng ta học tập, hấp thụ. Hơn nữa, 
bọn họ đã có nhiều tài liệu, nhiều thông tin đến thế, tại sao vẫn không thể tìm được Bạc Ba La 
thân miếu? Tại sao? " 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm. Giáo sư Phương Tân bật máy tính lên, ngoảnh đầu lại nói: "Bởi 
vì họ thiếu mất những thứ quan trọng nhất, chẳng hạn như tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu 
phát hiện trong địa cung Mava, còn cả tấm bản đồ da sói tìm được trong Đảo Huyền Không tự 
nữa, không có những thứ ấy, các thứ tài liệu, thông tin khác có nhiều nữa cũng chỉ là nói suông 
mà thôi. Vì vậy mới nói, xét về những tư liệu quan trọng để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, 
chúng ta và họ là tương đương. Tuy nhiên so với các tổ chức khác thì chúng ta tiếp cận với chân 
tướng sự việc sâu hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân tại sao các tổ chức lại tìm đến cậu. Giờ 
đâu, ai phá giải được bí mật ẩn giấu bên trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ 
da sói trước, người đó sẽ có khả năng tìm được Bạc Ba La thần miếu trước. Còn các tư liệu 
khác, có thể cung cấp cho chúng ta các thông tin bên lẻ về Bạc Ba La thần miếu, nhưng để tìm 
thấu nơi ấy thì chúng lại không có giá trị gì nhiều lắm." 


Máy tính đã được bật lên, giáo sư Phương Tân vừa click chuột vừa nói: "Vì vậy, lần này cậu trở 
về đâu, tôi sẽ giao toàn bộ công việc chỉnh lý tư liệu cho cậu và Mẫn Mẫn phụ trách, còn tôi sẽ 
tập trung lo việc liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, hụ vọng có thể tiến một bước 
đột phá trong việc phá giải bí mật của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói, 
cậu xem cái nàu đi...” 


Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh đen trắng, hình chụp một chiếc hộp hình chữ nhật, dạng 
thức rất cổ phác, bên dưới có một hàng chữ, hình như là chú thích ảnh chụp ở đâu. Trác Mộc 
Cường Ba nói: "Đây là gì vậy? " 


Trang 1.351/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân không giải thích, chỉ nói với gã: "Nhìn bên ngoài cái hộp này, có khiến cậu 
liên tưởng đến thứ gìkhông? " 


Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, tập trung tinh thần, cuối cùng đành thở dài nuối tiếc: "Không 
nghĩ ra. " 


Giáo sư Phương Tân lấy làm kỳ quái liếc nhìn gã, nói: "Cường Ba à, trí nhớ của cậu kém xa thuở 
trước rồi đấu. Sao hả, lẽ nào cả ông già như tôi mà cậu cũng không theo kịp nữa rồi à? " 


Trác Mộc Cường Ba nghe nói thế mà thẹn mướt mồ hôi, nhưng, giáo sư Phương Tân đã mở 
một tấm hình khác. Tấm hình này thì Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ ra ngay, là do giáo sư 
Phương Tân chụp ở Cổ Cách, chiếc bàn đá trong gian thạch thất cuối cùng, cái hộp để tấm bản 
đồ da sói chính là đặt trên chiếc bàn đá này. Giáo sư Phương Tân bật đoạn video, chiếc bàn đá 
liễển hiện lên rõ nét trên màn hình máy tính, bên trên có ba rãnh xếp thành hình chữ "phẩm", 
hai rãnh hình vuông và một rãnh hình chữ nhật. Món đồ đặt trong rãnh hình chữ nhật và một 
rãnh hình vuông đã bị người ta lấy đi mất, trong rãnh còn lại có một chiếc hộp trông như làm 
bằng đồng, hay bằng sắt gì đó. Đó chính là chiếc hộp chứa tấm bản đồ da sói, hoa văn, dạng 
thức, chất liệu, đều giống hệt như chiếc hộp hình chữ nhật trong tấm ảnh đen trắng. 


Trác Mộc Cường Ba lắp bắp: "Đây... lẽ nào đây là..." 


Trang 1.352/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 23 - Đảng Quốc Xã Lần Đầu Tiến Vào 
Tây Tạng 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, tôi cho rằng đây chính là một trong hai chiếc hộp đã bị 
Morton Stanlev lấy đi khỏi mật thất Cổ Cách năm xưa, về sau lưu lạc nhiều nơi rồi cuối cùng lọt 
vào tay quân Đức. Hàng chú thích bên dưới là tiếng Đức, tôi đã hỏi chuyên gia tiếng Đức rồi, 
hình tam giác đó là dấu hiệu Lâu đài Ma thuật của Himmler, chứng tỏ rằng Himmler đã từng 
nghiên cứu nó trong Lâu đài Ma thuật của y. Ngoài ra, trong các tài liệu cậu mang về không có 
tiết lộ gì về tấm hình này nữa cả." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ý thảy là, tài liệu của chúng ta không đầu đủ? Vậy có cần liên lạc lại 
với tay Aleksandrovich kiakhông? " 


"Muộn rồi." Giáo sư Phương Tân điểm đạm nói: "Anh ta chết rồi." 
"Cái gì? " Trác Mộc Cường Ba giật mình kinh hãi. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Lẽ ra cậu phải nghĩ đến rồi chứ, giao dịch của Aleksandrovich với các 
cậu đã bị theo dõi, chắc chắn anh ta cũng khó mà thoát nạn, chỉ không biết đã khai ra những gì 
rồi thôi. Có điều, lộ ra cũng không ảnh hưởng lắm, nói không chừng những tổ chức lớn một chút 
đều đã tra ra hết các thông tin này từ lâu rồi. Hiểm nỗi, chúng ta mà muốn bổ sung thông tin về 
phương diện này thì không biết phải làm sao thôi. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các tài liệu nàu, 
trong đó có rất nhiều thông tin về Bạc Ba La thần miếu mà đảng Quốc xã nắm được trong thời 
kù Thế chiến lI, bọn họ gọi làShambhala. Ngoài ra còn rất nhiều thông tin tuy không liên quan 
đến Bạc Ba La thần miếu, nhưng cũng rất đáng chú ú, chẳng hạn như nội dung về tay Hector 
Merkin kia, không hề liên quan gì đến Shambhala cả." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Giáo sư Phương Tân ngừng lại giây lát rồi tiếp lời: "Còn một vấn 
đề nữa, không biết cậu có chú ý đến hay không." Ông tua lại đoạn phim ghi hình, chỉ nghe giáo 
sư trong đoạn phim ấy nói: HỘI đâu có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo nổ ra, đừng, đừng đặt nhiều 
thuốc nổ thế." 

Giáo sư Phương Tân chỉ vào màn hình, nói: "Có thấy không, lúc chúng ta vào thạch thất, cánh 
cửa này bị bít kín lại. Nếu là Stanley lấy đồ đạc ở trong đây đi, lúc ấy Cổ Cách vẫn còn là một 
vùng đất cằn cỗi không một bóng người, ông ta hoàn toàn có thể ung dung đĩnh đạc mà gồng 
gánh bảo vật bỏ đi, tại sao còn phải cẩn thận bít cánh cửa ấy lại làm gì nữa? " 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi đáp: "Nói không chừng là đã thấy lời nguyền hau 


cảnh báo gì đó, chẳng hạn như nếu mở cánh cửa nàu, linh hồn sẽ bị nguyên rủa gì gì đó chăng? 


Hj 


Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng: "Không sai, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Được rồi, chuyện 
này để sau có nhiều thông tin hơn chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Xem cái này nữa, đây là 
những tấm ảnh tôi đã in ra..." 


Giáo sư Phương Tân giơ một tập ảnh đen trắng dày cộp lên. Trác Mộc Cường Ba đón lấy, chỉ 


Trang 1.353/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy hầu như các bức ảnh đều có nền là núi tuyết hoặc thảo nguyên mênh mông, nhân vật trong 
ảnh đa số đều là những người dân tộc Tạng, còn có cả một số ảnh chụp trong các chùa chiền tự 
viện. Nhìn những bối cảnh và chùa chiển ấy, Trác Mộc Cường Ba lướt thoáng qua đã có thể 
nhận ra ngay những tấm ảnh này được chụp ở Tây Tạng. Gã lật xem từng tấm, từng tấm, nói: 
"Đawlà..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đây là ảnh do đội thám hiểm Seifert chụp. Năm 1938, đội thám 
hiểm này được Himmtler giới thiệu, Hitler đích thân phê chuẩn, là tiểu đội Quốc xã đầu tiên xâm 
nhập Tây Tạng.” 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt: "Tại sao đa phần đều là..." 


"Đồng bào người Tạng, phải không? " Giáo sư Phương Tân tiếp lời. "Cậu chớ quên mục đích 
chuyến đi lần đó của họ, đội thám hiểm Seifert vì muốn tìm kiếm tổ tiên người Arvan của bọn 
họ nên mới đến Tây Tạng. Mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu sự khác biệt giữa chủng người Tâu 
Tạng và chủng người Arvan bọn họ, vì vậu mới chụp rất nhiều ảnh người dân tộc Tạng. Bọn họ 
còn tiến hành đo đạc vòng đầu, chiều cao, chiều dài cánh tay, quan sát màu tóc, màu da, võng 
mạc, đồng tử... thế nhưng, đây chỉ là những thứ trên bề mặt. Cậu thử xem kỹ lưỡng một lượt tất 
cả các bức ảnh, sẽ không khó nhận ra, tất cả những gì họ làm đều chỉ là làm cho có vậy thôi, 
hoàn toàn chỉ là hình thức, đây không phải là mục đích thật sự của đội thám hiểm nàu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy sao? ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Phía sau có rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp các thành viên trong 
đội thám hiểm hoặc ảnh chụp chung với những quú tộc thời bấy giờ, cậu xem kỹ những tấm ảnh 
đó đi." Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh đưa tay lướt qua xấp ảnh, chọn ra chừng mấy chục tấm 
cuối cùng, gật gật đầu với Trác Mộc Cường Ba. 


Gã liền bỏ qua những tấm ảnh bên trên, quan sát kỹ ảnh các thành viên trong đội Seifert, chẳng 
mấy chốc đã nhận ra vấn đẻ: "Những tấm ảnh này, sao giống như đã bị người ta cắt đi vậu, có 
mấy tấm ở bên mép rõ ràng là vẫn còn có người nữa, nhưng lại chụp có một nửa, còn nữa, nét 
mặt những người nàu... cứ có cảm giác là lạ thế nào đó." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, không phải là nét mặt là lạ, mà là thị tuyến của họ, cậu có 
chú ú thấy không, lúc họ chụp ảnh hoàn toàn khác với chúng ta lúc thường, gần như không hề 
nhìn về phía người chụp, mà lại nhìn đi nơi nào đó khác, cả mấy tấm ảnh đều như vậy. Như tấm 
này, chụp chung với quý tộc người Sikkim, tấm này nữa, chụp chung với Thổ Tụ, tấm ảnh chụp 
cả nhà này thì càng không cần phải nói nữa, ít nhất cũng có nửa số người không chú ý đến 
người chụp ảnh. Còn chuyện cậu nói mấy tấm ảnh này đã bị cắt cúp, tôi cho rằng không đúng 
lắm, mà là người chụp ảnh cố tình không chụp những người đứng ở bên rìa vào trong đó thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc nói: “Tại sao lại như vậy chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười: "Nếu chỉ xem ảnh thôi e rất khó lý giải, nhưng cậu xem chỗ nàu 
sẽ hiểu ngay thôi." Ông ấn mấy nút trên bàn phím, màn hình liền hiện ra một đoạn mật mã, 
phần dịch ra bên dưới đại khái là: "Ngoài ra, cử thêm năm người nhóm Seifert tiến vào Tâu 
Tạng. Seifert làm đội trưởng, giả bộ điều tra nghiên cứu về sự giống nhau giữa người Tạng và tổ 
tiên người Arvan.ˆ 


Trang 1.354/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ngoài ra cử thêm? Giả bộ? Lẽ nào..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Không sai, tiểu đội Seifert chỉ là danh nghĩa, nhiệm vụ của bọn 
họ chính là che giấu mục đích thực sự của Đức Quốc xã khi cho người xâm nhập Tây Tạng. 
Cùng với năm người này vào Tây Tạng, còn tám thành viên khác, đây chính là nguyên nhân các 
bức ảnh không thể chụp đầu đủ. Làm như vậy là để đảm bảo rằng, tám người cùng đến Tâu 
Tạng với bọn họ triệt để vô hình trên bất cứ tài liệu nào. Hơn nữa, ngoài các tài liệu đã được giải 
mật mà cậu và Ba Tang mang ở Nga về, chúng ta không thể tra ra được bất cứ thông tin nào 
liên quan đến tám người nàu ở những kênh khác. Từ điểm này, có thể thấy đảng Quốc xã đã 
bảo mật về tám con người nàu đến mức độ nào, có thể nói họ là tám con người hoàn toàn 
không hề tồn tại trên đời này vậu. Tài liệu ở đâu, cậu xem thử đi." 


Giáo sư Phương Tân mở ra một văn kiện khác, đại ý được dịch ra như sau: phái tám ... [ký hiệu] 
điều tra khu vực [ký hiệu tia chớp], tất cả hành động đều nghe [ký hiệu đầu tiên] chỉ huy, đồng 
thời cho [ký hiệu đầu tiên] quyền lực tuyệt đối, ở khu vực [ký hiệu tia chớp], [ký hiệu đầu tiên] có 
quyền như nguyên thủ, phía sau là chữ ký của Hitler. 


Nhưng tám kú hiệu ấy vẫn để nguyên, dịch giả không thể dịch thành tám cái tên được. Trác Mộc 
Cường Ba ngạc nhiên thốt lên: "Văn kiện đích thân Hitler ký cũng chỉ dùng kú hiệu đại diện cho 
thân phận thôi sao? Không thể tìm ra tám tên người nàu được à? " 

Giáo sư Phương Tân nói: "Tôi đã thỉnh giáo cả các chuyên gia ký hiệu học rồi, đây là tiếng 
Runic ở Bắc Âu, cũng là một loại sức mạnh cổ xưa thần bí mà Himmler sùng bái, nhưng dù dịch 
được những kú hiệu này ra chúng ta cũng không thể biết được tên thực của bọn họ, bởi vì tên 
mỗi người đều viết tắt bằng hai chữ cái đầu tiên, chẳng hạn như kú hiệu đầu tiênnàv." 

Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ngón tay của giáo sư Phương Tân, ký hiệu đó trông giống một 
chữ "mễ" (), có điều vạch ngang ở giữa lại thêm hai chỗ ngoặt, một lên trên một xuống dưới. 
Giáo sư Phương Tân nói tiếp: "Đây là kú hiệu biểu đạt hai chữ H và M." 

"H và M2" Trác Mộc Cường Ba thình lình thốt lên: "Hector Merkinl! " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chuyện này, chỉ có thể nói là có khả năng xảy ra, chúng ta không có 
chứng cứ gì khác, không dám khẳng định. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy, còn tia chớp kia? Tia chớp kia đại diện cho Tây Tạng đúng 
không? " 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "“Tia chớp chính là chữ S trong tiếng Runic." 
Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: "S? Không phải Tây Tạng à? " 
Giáo sư Phương Tân cười cười, nói: "Cậu đừng quên, còn có một nơi bắt đầu bằng chữ S." 


Trác Mộc Cường Ba giật mình sực nhớ ra: “Shangri- la! Shambhalal Nói như vậy có nghĩa suụ 
đoán của Sean là chính xác, các tài liệu chính thức về Thế chiến lÍ mà chúng ta thu thập được 
hoàn toàn trái ngược với sự thực! Đức Quốc xã chính vì tìm kiếm Shambhala nên mới tiến vào 
Tây Tạng, việc điều tra vấn đề nhân chủng ở Tây Tạng chỉ là cái cớ; tất cả chuyện này, đều có 
khả năng là do người tên Hector Merkin kia sắp đặt ra, tên này rốt cuộc là ail " 


Trang 1.355/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: "Kò thực, còn có rất nhiều câu đố chưa lời giải đáp về Thế chiến II. 
Chẳng hạn như lần người của đảng Quốc xã tiến vào Tây Tạng này chẳng hạn, đã từng có rất 
nhiều học giả đặt ra các câu hỏi, ví dụ như nghi vấn về thân phận của Seifert chẳng hạn. Seifert 
được gọi là nhà bác vật học, rất nhiều học giả đã chỉ ra rằng, nhà bác vật học, là từ để chỉ những 
người có hiểu biết tỉnh thâm về rất nhiều ngành khoa học tự nhiên khác nhau, những người như 
vậy đếm trong lịch sử cũng chỉ có vài người, như là Da Vinci, Darwin, Newton... Họ tinh thông 
cả y học, vật lú, hóa học, thiên văn, địa lú, động thực vật học, đồng thời còn là người dẫn lưu 
cho cả dòng chảy khoa học kỹ thuật của thời đại mình. Nhưng năm đó Seifert mới hai mươi sáu 
tuổi, có tư cách gì mà trở thành nhà bác vật học chứ? Có học giả suy đoán, nhà bác vật học đó 
là một người khác, đó mới là người thực sự phụ trách đội thám hiểm, còn Seifert chẳng qua chỉ 
là kẻ mượn danh mà thôi. Còn nữa, chuyên ngành của năm người thân phận công khai nàu 
cũng rất có vấn đề, tạm thời không nhắc đến Seifert nữa, nhưng hãy thử xem chuyên ngành của 
bốn người còn lại đi. Klose là nhà động vật học, Calvin nghiên cứu vật lý địa cầu, đồng thời cũng 
rất tỉnh thông địa chất và khí tượng học; Berger, trên các tài liệu thì người này là nhà nhân 
chủng học, về chuyên ngành này tôi đã tra xét rất kỹ, kỳ thực tiền thân của nhà nhân chủng học 
này chỉ là nhà giải phẫu. Trên thực tế, Berger là sinh viên chất lượng cao của đại học 
Heidelberg, về sau đã từng thí nghiệm trên cơ thể người trong các trại tập trung; còn cả Edmund 
Gustav nàu nữa, nghe nói người này là nhân viên quản lú thiết bị khí tài, nhưng theo các tư liệu 
chúng ta hiện có, y đã từng ở trong doanh trại huấn luyện của đơn vị đặc công thuộc lực lượng 
Waffen- SS, cũngtức là đội Bọ Cạp Đỏ một thời gian rất dài. " 


Giáo sư Phương Tân cười nói: "Nhà động thực vật học, chuyên gia địa chất, bác sĩ, lính đặc 
chủng, thêm vào một nhà bác vật học nữa, cậu thử nghĩ xem, nếu chỉ nghiên cứu về chủng 
người, liệu có cần phái đi một tổ hợp như vậy hau không? Hay thử nói xem, một đội như vậu thì 
thích hợp làm việc gì hơn chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giống như chúng ta, đây là một đội thám hiểm điển hình, có thể ra 
vào những chốn hoang dã không dấu chân người. " 


Giáo sư Phương Tân lại nói: "Nếu thêm vào tám người bí mật kia, chúng ta sẽ thấy rõ hơn nữa, 
HM thì không cần nói rồi, rất có khả năng ụ mới chính là người phụ trách thực sự của hành 
động này, lại là một nhà bác vật học nữa; ngoài ra còn có AFH, cũng là một bác sĩ, GK là 
chuyên gia cơ khí công trình; AL, nhà khảo cổ học; FF, nhà sử học; ngoài ra còn ba thành viên 
của đội Bọ Cạp Đỏ. Nếu nói bọn họ cùng hành động, vậy thì, một nhóm người như vậy sẽ đi 
đâu, làm gìchứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nghe mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, trầm giọng nói: "Bọn họ muốn 
tìm một nơi có khả năng tồn tại trong lịch sử, đồng thời cũng có thể có rất nhiều cơ quan cạm 
bẫu." 


Giáo sư Phương Tân tiếp tục di chuột, nói: "Danh sách vật tư này là một phần các thứ thiết bị 
máy móc họ mang vào Tây Tạng. " 


Trác Mộc Cường Ba đọc rất cần thận, thấu danh sách liệt kê rất tỉ mỉ nào là quần áo, giàu vớ, 
lều bạt, ba lô, đồ đựng nước, đồ làm bếp, dao kéo, dụng cụ leo núi... chỉ chít phải đến mấu 
trang, đặc biệt là phần binh khí, vũ khí được kê ở đây đủ để mỗi thành viên trong đội vũ trang tới 
tận răng, thậm chí còn dư thừa ra nữa. Hơn nữa, dựa vào tư liệu phim âm bản, có thể thấu đâu 
chỉ là một danh sách chưa hoàn chỉnh, phía sau còn rất nhiều thứ nữa vẫn chưa được kê ra. Trác 


Trang 1.356/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba càng xem càng tin tưởng rằng nhóm người này quyết không phải đến Tây Tạng 
để tìm kiếm tổ tiên của người Arvan. Gã ngạc nhiên hỏi: "Dù là đi tìm Shangri- la cũng không 
cần nhiều thứ đến thế chứ nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân thở dài: "Đúng vậy, nếu không hiểu về giai đoạn lịch sử ấu, khó mà lý giải 
được. Một phần vật tư ở đây là để chuẩn bị cho đồng minh của bọn họ." 


"Đồng minh? " 


"Ùm, nước Anh, ngạc nhiên lắm phải không? Sự thực là, trước khi Thế chiến II nổ ra, quan hệ 
của hai nước Anh Đức vốn rất tốt. Sau Thế chiến I, nước Đức có thể nhanh chóng trỗi dậy như 
vậy, cũng là nhờ sự ủng hộ của hai nước Anh Mụ. Nanh vuốt của Đế chế thứ ba từ từ vươn rộng, 
đồng thời trở nên sắc bén, nhưng trong toàn bộ quá trình ấy, nước Anh vẫn giữ thái độ mặc 
nhiên thừa nhận, nhẫn nại, nhượng bộ, cho đến cuối cùng không thể nhân nhượng được nữa 
mới thôi. Đội thám hiểm của Seifert đi qua chính khu vực do nước Anh kiểm soát để tiến vào 
Tây Tạng, bởi vì khi đó bọn họ đã hợp tác hành động. Ở đây tôi có một bản tài liệu, là nhật kú 
hành trình của FF viết. Tài liệu này không dài lắm, tôi đã in ra rồi đây, cậu thử xem qua đi." 


Trác Mộc Cường Ba đón lấy mấy trang giấy đó, đọc lướt qua ghi chép của FF. 
"17 tháng Một năm 1939, Thứ Ba. 


Hôm nay, chúng tôi đến Tuca, HM nói chúng tôi sẽ men theo mạch núi tiến về phía Tây, nhưng 
lại ngấm ngầm hạ lệnh, phải cần thận đề phòng sự "hợp tác hữu hảo" của đám người Anh và sự 
dòm ngó của các nước khác. Vì vậu, dọc đường, năm người bọn EF không thể không làm bộ 
điều tra đám người dân tộc Tạng, chụp đủ thứ ảnh. Thời tiết ở đâu khô hanh, lạnh lẽo dị thường, 
khiến tôi nhớ đến vùng Interlaken 1. Vậy mà chúng tôi vẫn phải lên núi nữa. Cũng may là còn 
có hơn hai chục tên nô lệ đi theo.” 


"Ngày 23 tháng Hai năm 1939, Thứ Năm. 


Sau khi hoàn thành công việc đo đạc của ngày hôm nay, bầu trời bỗng đồ tuyết, mới đầu còn là 
những hạt nhỏ như hạt muối, về sau thành những vạt lớn như lông ngỗng, hai bên bờ sông đã 
đóng băng từ lâu, chỉ còn lại ở giữa sông một dòng nước nhỏ như suối trên núi tuôn xuống, chảu 
ra vùng hoang nguyên bằng phẳng mênh mông, tựa như một con rắn đang không ngừng ngọ 
ngoạy thân mình, không thấy đầu không thấy đuôi. 


HM nói, năm đó ông MS đã hoạt động ở vùng này và tìm được rất nhiều đầu mối quan trọng, 
chúng ta nên xây dựng một căn cứ địa ở đâu, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhưng tôi lấy làm lạ, 
dọc đường tới đâu, tôi không hề phát hiện ra bất cứ dấu tích hoạt động nào của con người. HM 
nói, sẽ có, ở ngay phía trước kia thôi có một bộ lạc nguyên thủy. Sao anh ta biết được nhỉ? Có 
lẽ anh ta đã đến đây rồi, tôi có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt HM." 

"Ngày 10 tháng Ba năm 1939, 'Thứ Sáu. 

Tuyết lớn không ngừng rơi, theo lú thì không thể có tuyết rơi kéo dài như vậy được, ít nhất là 
trong lịch sử Tây Tạng mà tôi tìm hiểu được là không có. Hôm nay tôi mới biết, chỗ chúng tôi ở 
đâu đã từng thuộc về cương thổ của một vương triều cổ xưa. Đáng tiếc là, tuyết lớn đã bít kín 
đường đi của chúng tôi, nên tôi chẳng thấu được dù chỉ một di chỉ hoang phế. Nhưng HM nói, 
trong khu vực này, có rất nhiều pháo đài không người còn sót lại. Phóng mắt nhìn ra xa, tuyết 


Trang 1.357/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trắng dồn thành rất nhiều gò đống nhỏ. HM nói, trông chúng rất giống nấm mồ kiểu Trung 
Quốc. Tôi thì chỉ cảm thấy gió lạnh buốt cả người, xem ra, HM hiểu rất rõ về Trung Quốc, trước 
nay tôi vẫn tưởng rằng anh ta chỉ biết về Tây Tạng, và dân tộc cổ xưa thần bí sống ở mảnh đất 
đó." 


"Ngày 29 tháng Ba năm 1939, Thứ Tư. 


Đây là tòa thành thứ năm chúng tôi thăm dò, người nào người nấu đều đã mệt lử cả, lại chết mất 
hai tên nô lệ, thêm vào lũ muốn trốn chạy đêm qua, chúng tôi chỉ còn lại một nửa số nô lệ. Kurt 
hỏi chúng tôi có cần điều động thêm một đợt nô lệ nữa đến không, nếu vậy thì anh ta phải dẫn 
theo mấy người trở về Ấn Độ. HM đã từ chối, bọn họ đều có ý đồ riêng của mình cả. Tôi nhận 
ra được, chẳng ai là không có suy tính riêng của mình, kể cả đám nô lệ kia nữa. Có lẽ, giờ chỉ 
còn GK và AL là không có tâm tư gì, bọn họ gần như đã phát điên lên với những đống đồ nát 
mới khai quật được, cơ hồ như là không ăn không ngủ. Cảnh tượng chết thảm của bốn tên nô lệ 
hôm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ như in, vậy mà GK lại nói đó là thành tựu lớn của môn Cơ quan 
học, thật khó mà tin được cổ nhân từ mấy trăm năm trước lại có kỹ thuật đến như thế. HM nói, 
đó chính là khoa học kỹ thuật thần bí của phương Đông, thời kỳ phát triển thành thục đã cách 
đây cả nghìn năm có lẻ. Những người dân Tạng xa xưa đã kế thừa thứ khoa học kỹ thuật ấy một 
cách hết sức hoàn hảo. Tôi không tin, nếu nói từ hơn nghìn năm trước người phương Đông đã 
phát minh và sáng tạo ra các máy móc thiết bị như thế, lẽ ra họ phải bước vào thời đại công 
nghiệp huy hoàng từ lâu lắm rồi, đó sẽ là một sức mạnh kỹ thuật mà bất cứ dân tộc hay quốc gia 
châu Âu nào cũng không thể theo kịp, chứ không phải lạc hậu kém cỏi như bây giờ. HM còn 
nói, từ hainghìn năm trước, người phương Đông đã dùng chất liệu gỗ chế tạo ra cỗ máy có thể 
bay lượn trên không trung, đó nhất định là thần thoại! " 


"Ngày 7 tháng Bốn năm 1939, Thứ Sáu. 


Sau khi khai quật đống đổ nát thứ bảy, sự việc không thuận lợi như trong dự kiến. TXT bị 
thương rất nặng, mặc dù ES và AFH đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn 
phải chôn anh ấy dưới đó. Trong mắt HM lộ ra vẻ thất vọng khôn cùng, anh ta bắt đầu than 
trách tài liệu của Kurt cung cấp không được chuẩn xác. Kurt nói tất cả tài liệu đều là thông tin 
xác thực của ông MS lưu lại, nếu ghép tư liệu của hai bên vào với nhau, có lẽ sẽ hoàn chỉnh. 
Anh ta còn bảo, nhất định là tư liệu của chúng tôi có vấn đẻ. Bọn họ cãi nhau rất lớn tiếng, 
nhưng không hề cho chúng tôi tham gia vào cuộc "thảo luận” đó, họ đang nói đến tư liệu gì vậy? 
Đã rời nhà sắp được năm tháng rồi, tôi bắt đầu thấy hoài niệm về ngôi nhà xưa của mình rồi. " 


"Ngày 5 tháng Sáu năm 1939, Thứ Hai... 


Kurt và mấy người Anh khác đều đã chết cả rồi, tôi không tin đây là tai nạn. Dường như HM đã 
phát hiện ra điều gì đó, tôi nghe thấy anh ta thảo luận với AL rằng, vẫn còn những tài liệu khác 
chưa tìm thấy được, sau đó anh ta nói với chúng tôi, anh ta sẽ cùng EF trở lại Lhasa, dọc đường 
sẽ ghé thăm chào hỏi các quý tộc và quan viên địa phương, cuối cùng sẽ trở về nước Đức. Anh 
ta yêu cầu chúng tôi ở lại, trời đất ơi, những ngày tháng ấy đến bao giờ mới kết thúc đâu. Trước 
lúc anh ta lên đường, tôi nói với HM nỗi lo lắng về người Anh, cả một đội ngũ cùng xuất phát, 
mà lại không có một người Anh nào sống sót trở về, điều này rất dễ khiến phía Anh kháng nghị. 
HM nói không cần lo lắng, sự việc sẽ được giải quyết. Anh ta cười rất thần bí, không, phải nói là 
rất quái dị mới đúng. 


Trang 1.358/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chó Thích 


1.Một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thụy Sĩ. 


Trang 1.359/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24 - Suy Đoán Về 413 Hiệp sĩ Bản Tròn 


Lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên hai nước Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng 
HM giết hết tất cả người Anh, đồng thời để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng, chúng ta có 
thể suy đoán, trong cả quá trình Thế chiến II, bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng, 
thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người 
thâm nhập Tây Tạng như thế nào. 


Xem hết tập nhật ký hành trình, Trác Mộc Cường Ba nói: "Tản... tản mạn quá, sao ở giữa lại 
thiếu nhiều thế nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Lúc chúng ta nhận tài liệu đã như vậy rồi. Có hai khả năng, thứ nhất 
là sau khi Đức Quốc xã có được tập nhật kú nàu, đã hủy một số nội dung không thể xuất hiện 
trên đời này, thứ hai là sau khi Liên Xô thu được số tài liệu này, đã giấu các nội dung quan trọng 
đi, chỉ có những nội dung ngoài lề, người xem không ai hiểu thì mới được giải mật. Vì thời gian 
cách quãng quá lâu, thậm chí chúng ta còn không biết được cuối cùng có mấy người sống sót, và 
ở lại Tâu Tạng. Nhưng chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng, lần tiến vào Tây Tạng này, 
phía Đức và phía Anh đều nắm được một phần tài liệu của Morton Stanleu, vì vậy mới triển khai 
hành động liên hợp, và cuối cùng HM đã giết tất cả đám người Anh, một mình nuốt hết các thứ 
họ phát hiện ra được. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng, cũng như người tên FF này đã viết, nước Anh chắc chắn sẽ 
không chịu khoanh tay đứng nhìn đâu." 


"Đúng vậy, " giáo sư Phương Tân nói. "Cậu biết không, theo các tư liệu chính thức, tháng Tám, 
đội thám hiểm Seifert trở về Đức, tháng Chín, nước Đức tấn công chớp nhoáng Ba Lan, đồng 
thời, Anh cũng tuyên chiến với Đức, bọn họ đã không chịu để vên, chỉ có điều, tất cả vấn đề đều 
đã bị che khuất đi trong cuồng phong bạo vũ của Đại chiến thế giới thứ hai rồi." 


Nhìn Trác Mộc Cường Ba miệng há hốc, mắt trợn tròn, nét mặt giáo sư Phương Tân lộ ra đôi 
phần lo lắng: "Kò thực, còn một vấn đề nữa, từ đầu tới giờ tôi vẫn chưa nhắc tới. " 


Trác Mộc Cường Ba định thần lại, vội hỏi: "Vấn đề gì vậy? " 
Giáo sư Phương Tân nói: "Vấn đề 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn." 


"AI " Trác Mộc Cường Ba kêu lên khe khẽ. Tuụ gã mới chỉ nghe pháp sư Tháp Tây nhắc đến tổ 
chức thần bí này một lần, nhưng ấn tượng của gã về nó lại vô cùng sâu sắc, đặc biệt là nét mặt 
và thái độ của pháp sư Tháp Tây lúc nói về tổ chức này, chứng tỏ hiển nhiên đó phải là một 
điều cấm kụ không thể tùy tiện nói ra mọi lúc mọi nơi. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Lần đầu tiên đưa tài liệu về Thế chiến II cho cậu, trong đó có một số 
tài liệu liên quan đến Hitler mà tôi cho rằng không đáng tin cậy lắm, để tiết kiệm thời gian của 
cậu, tôi chỉ chọn ra một phần tương đối đáng tin thôi. Phần nội dung ấy nói rằng, trước khi phát 
tích, Hitler từng tiếp xúc với một tổ chức thần bí, còn có thông tin cho rằng tạp chí Viên ngọc 
Đông Phương có quan hệ nhất định với tổ chức ấu nữa. Chính tổ chức đó đã nói với Hitler rằng 


Trang 1.360/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ông ta là kẻ bất phàm, vận mệnh đã định sẵn rằng ông ta sẽ trở thành người được cả thế giới 
tôn sùng. Hitler bị mê hoặc như vậy, cộng thêm lần đại nạn không chết trong Thế chiến Ï, cuối 
cùng ông ta mới tin tưởng rằng, số mệnh của mình là trở thành người khiến thế giới này phải 
nhìn lại. Tôi còn nhớ, một người bạn nghiên cứu về lịch sử Thế chiến lI từng nói, ông ấy dám 
khẳng định, năm đó, chắc trăm phần trăm không chỉ có mình Hitler bị tổ chức thần bí ấu mê 
hoặc, mà còn rất nhiều thanh thiếu niên khác nữa, chẳng qua chỉ có Hitler là người thành công 


“=>. TỊ 


nhất mà thôi. 
Trác Mộc Cường Ba nói: "Tổ chức ấy lẽ nào chính là..." 


"Ưm, " giáo sư Phương Tân nhíu mày trầm giọng: "Vấn đẻ chính là ở đây, các thành viên của tổ 
chức ấy tự xưng là Hiệp sĩ dòng Đền, và tên của tổ chức ấu gọi là Đoàn Hiệp sĩ dòng Đền." 


"Đoàn Hiệp sĩ dòng Đền! " 


"Về sau tôi có đọc qua một chút, trong truyền thuyết phương Tây, Hiệp sĩ dòng Đền, chính là 
chỉ 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn." 


"Hả? bỏ j 


"Vì vậu mới nói, nếu đúng là thời thanh niên Hitler đã từng bị tổ chức Hiệp sĩ dòng Đền thu hút, 
thêm vào các câu đố không thể giải đáp trước và trong Đại chiến thế giới thứ hai, tất cả đã trở 
thành một phần quan trọng trong học thuyết Con rối Hitler." 


Trác Mộc Cường Ba buột miệng: “Thầy giáo cũng biết thuyết Con rối Hitler à? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ứm, có đọc qua trong lúc tìm tài liệu. Cậu cũng nghe nói đến học 
thuyết nàu à? " 


"À, Sean có kể với tôi. Nhưng... anh ta nói rất đơn giản." 


"Ùm, là thế này. Thực ra, vì các câu đố không lời giải trong Thế chiến II quá nhiều, mà Mỹ và 
Nga lại bảo mật các tài liệu liên quan đến chiến tranh rất nghiêm ngặt, vì vậy, để hoàn nguyên 
bộ mặt thật của lịch sử, các nhà sử học mới đưa ra một loạt học thuyết táo bạo, nhằm mục đích 
giải thích các sự kiện diễn ra trong Thế chiến II một cách hoàn chỉnh hơn nữa. Học thuyết Con 
rối Hitler chỉ là một trong số đó mà thôi. Theo học thuyết này, Hitler chỉ là một thành viên 
trong tổ chức thần bí kia, ông ta chỉ là nhân vật được đưa ra phía trước mà thôi. Không những 
thế, từ lúc ông ta vào đảng, cho tới khi phát triển đảng Quốc xã trở nên lớn mạnh, đều nhờ tổ 
chức thần bí kia ở sau lưng lên kế hoạch, sửa chữa, thiết kế. Còn nữa, việc nước Đức nhanh 
chóng vươn lên không thể tách rời khỏi sự ủng hộ rất lớn từ phía Anh và Mỹ. Có học giả đã chỉ 
ra rằng, mặc dù Hitler có danh tiếng rất cao trong nội bộ nước Đức, ảnh hưởng của ông ta trên 
trường quốc tế khi ấy không phải là lớn lắm. Mà lúc đó nước Đức cũng không có thứ gì để các 
cường quốc kinh tế như Anh Mỹ coi trọng cả. Nếu nói Anh Mỹ muốn nâng đỡ nước Đức trở 
thành quân bài đối chọi Liên Xô, lại càng không thể giải thích được chuyện tiếp tục cho Đức vau 
một khoản tiền lớn, viện trợ vật tư, đặc biệt là vật tư quân sự trong lúc chính bản thân hai nước 
gặp suy thoái tài chính, mà nước Đức lại đã tỏ ra hung hăng hiếu chiến như vậy. Do đó, các học 
giả đã đặt ra giả thiết, việc viện trợ nước Đức thời đó, cũng là do tổ chức bí mật kia ở phía sau 
một tay thao túng, bởi thành viên của họ ở khắp nơi trên thế giới, hơn nữa còn có nhiều thành 
viên đảm nhiệm chức vụ cao trong chính phủ các nước, vì vậy việc điều vận vật tư đối với họ thật 


Trang 1.361/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vô cùng dễ dàng. Còn nữa, cậu có biết sự kiện cuộc tháo chạy Dunkerque nổi tiếng nhất Thế 
chiến II không? Khi Thế chiến mới nổ ra, liên quân Anh Pháp liên tiếp thảm bại, cuối cùng bị 
dồn vào đường cùng, ba trăm nghìn binh lính bị ép vào một góc, chỉ cần quân Đức khép vòng 
vây, bọn họ sẽ tuyệt đối không có đường sống. Nhưng đúng lúc đó, Hitler đã đích thân hạ lệnh, 
quân Đức ngừng truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Chính là 24 tiếng đồng hồ này, đã giúp liên 
quân Anh Pháp có thể chạy thoát theo đường biển. Nếu không sự kiện Dunkerque ấu, e rằng 
lịch sử Thế chiến II đã phải viết lại rồi. Nhưng tại sao Hitler lại hạ lệnh như thế, tất cả các nhà sử 
học nghiên cứu về Thế chiến II đều không tìm ra nguyên nhân, mà các quan chức cấp cao trong 
đảng Quốc xã thời bấu giờ cũng hết sức khó hiểu trước mệnh lệnhnàvu. Nếu giải thích theo học 
thuyết Con rối Hitler, thì là lãnh đạo của tổ chức kia đã ra lệnh cho Hitler, yêu cầu ông ta phải 
trì hoãn truy kích trong 24 tiếng đồng hồ. Còn Hitler, đương nhiên là không dám không tuân 
theo." 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rối mù, buột miệng hỏi: "Vậy, tại sao bọn họ lại ra mệnh lệnh 
như thế? " 


Giáo sư Phương Tân cười đáp: "Đến đây thì tôi cảm thấy đã đi quá xa khỏi chủ đề Bạc Ba La 
thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm, nên không đi sâu nghiên cứu thêm nữa. " 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Vậy tổ chức thần bí đã châm ngòi cho Đại chiến thế giới thứ hai, 
đến cả Hitler cũng không thể không phục tùng ấy, chính là 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn hay sao? " 


"Phục tùng à? Tôi thấy cũng chưa chắc? " Giáo sư Phương Tân ngước nhìn về phía xa xa, nói 
tiếp: "Các nhà sử học đưa ra học thuyết Con rối Hitler này ban đầu cũng có một chút hàm ú đả 
kích những phần tử tàn dư của đảng Quốc xã vẫn còn mù quáng sùng bái Hitler. Theo tôi, dù là 
có một tổ chức như thế thật, thì giữa Hitler và tổ chức ấy quá nửa cũng là một thứ quan hệ lợi 
dụng lẫn nhau mà thôi. Đến thời kỳ sau của cuộc Thế chiến, đó tuyệt đối là một trận đại chiến 
diễn ra khắp toàn thế giới, không một tổ chức nào, không một con người nào có thể xoau 
chuuển được nữa. Huống hồ, có một tổ chức như vậy hay không vẫn còn rất khó nói. Đúng rồi, 
những người ủng hộ học thuyết nàu còn có một luận điệu nữa, chính là về sự bảo mật nghiêm 
ngặt của hai nước Xô Mỹ đối với các tài liệu trong Thế chiến II. Có rất nhiều tài liệu bị đặt thời 
hạn giải mật là một trăm năm, không những vậy, một số còn được bảo mật vĩnh viễn, cũng có 
nghĩa là, bất kể chế độ nào, những tài liệu ấu cũng phải chịu số phận phủ bụi, cho đến khi nhân 
loại biến mất mới thôi. Điều này hầu như nhà nghiên cứu nào cũng biết, chỉ có điều tại sao phải 
bảo mật vĩnh viễn thì thực khó hiểu vô cùng. Còn học thuyết Con rối Hitler chỉ ra rằng, chính vì 
tổ chức thần bí kia có rất nhiều quan chức cấp cao ở chính quyền hai nước Xô Mỹ, nên tất cả 
các tài liệu có đề cập đến tổ chức ấy đều bị bảo mật vĩnh viễn. " 

Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt của giáo sư Phương Tân, lắm bẩm nói: "13 Hiệp sĩ Bàn 


Tròn, thật sự đáng sợ đến vậy sao? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Nếu cậu cho rằng bọn họ có liên quan rất lớn đến Bạc Ba La thần 
miếu chúng ta đang tìm kiếm... Hay là, để tôi tiếp tục tìm hiểu thêm? " 


"Không cần đâu, thầy giáo! " Trác Mộc Cường Ba vội nói: "Không cần thiết, nếu bọn họ thật sự 
đáng sợ như trong truyền thuyết, sao lại chú ý đến một nhóm nhỏ như chúng ta làm gì chứ, tốt 
hơn hết là cứ tập trung tinh lực vào chuyện Bạc Ba La thản miếu còn hơn. Ở đây còn bao nhiêu 
tài liệu như vậy, thầy còn phải phân tích tấm bản đồ và gương đồng nữa, những việc ở đây cứ 


Trang 1.362/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giao cho chúng tôi làm là được rồi." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Ưm, việc chỉnh lú sắp xếp tài liệu giao cho cậu và Mẫn Mẫn phụ 
trách, còn tìm chuyên gia thì cứ để tôi làm. Đừng nôn nóng, tư liệu nhiều lắm, vẫn còn chưa 
dịch ra hết, cứ từ từ thôi." 


Sau đó, Lữ Cánh Nam và Ba Tang, Nhạc Dương phụ trách huấn luyện các thành viên mới, 
Sean, Vương Hựu cũng đều tham gia huấn luyện. Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương đi 
khắp thế giới mua sắm các trang thiết bị cần thiết, thỉnh thoảng lại gửi một số dụng cụ về Tâu 
Tạng, rồi đưa thẳng đến trại huấn luyện. Trương Lập ở trại huấn luyện, chuyên lo việc tháo gỡ 
các dụng cụ ấy ra phân tích rồi lắp ráp trở lại. Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn được giáo sư 
Phương Tân hướng dẫn, đi sâu tìm hiểu Bạc Ba La thần miếu, tập trung phân tích các tài liệu 
mang từ Nga về. Giáo sư Phương Tân đã tốn rất nhiều tâm tư trong việc phân công điều chỉnh, 
sắp xếp kế hoạch. Mọi người phân tán, bình thường rất ít khi liên lạc với nhau để đảm bảo hành 
tung không bị kẻ địch phát hiện, mỗi tháng chỉ gặp nhau một lần để báo cáo tiến độ công việc. 
Cứ như vậy, nhóm người vì Bạc Ba La thần miếu mà tập hợp với nhau này bắt đầu phối hợp 
hành động một cách có quvluật. 


Một tháng sau, Nhạc Dương và Trương Lập bí mật ghé qua, báo với giáo sư Phương Tân và Trác 
Mộc Cường Ba một chuyện lớn. "Cường Ba thiếu gia, dữ liệu máy tính của giáo sư Phương Tân 
lưu ở trong trại huấn luyện của chúng ta bị ăn trộm." Trương Lập phẫn nộ nói. 


"Rốt cuộc là chuyện gì? " Trác Mộc Cường Ba thảm kinh hãi. Để tiện cho việc tra tìm nghiên 
cứu, họ đã sao lưu lại tất cả các tài liệu của giáo sư Phương Tân dùng máy tính ghi lại, để ở trại 
huấn luyện. Đó là những tài liệu đầu tiên họ dùng tính mạng đổi về, ngoại trừ một phần của nhà 
nước, chỉ có của họ là hoàn thiện nhất, đầu đủ nhất, nếu bị trộm, chẳng phải những tổ chức từ 
lâu đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu kia sẽ cùng đường chạy với bọn họ hay sao? Hơn nữa, họ 
sẽ còn phát hiện ra các bí mật về tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, và tấm bản đồ da sói nữa. 


Nhạc Dương nói: "Đĩa cứng vẫn luôn được giữ trong máy tính đặt trong phòng làm việc của giáo 
quan, bị trộm lúc nửa đêm, tên gian tặc ấy không làm kinh động đến người gác đêm. Kẻ này 
hiểu rất rõ về bố cục phòng ngự của chúng ta, phán đoán bước đầu là do người bên trong, hơn 
nữa còn không chỉ có một người. Giáo quan đã tổ chức thanh sát nội bộ, nhưng không phát hiện 
ra phần tử nào khả nghi. Ngoài ra, giáo quan còn sợ các tổ chức khác có thành viên tiểm phục 
trong trại huấn luyện, chúng có khả năng sẽ phá hoại hoặc ăn trộm các thông tin truyền qua 
đường mạng máy tính, vì vậy công việc báo cáo tháng này và các tháng về sau đều sẽ phải thực 
hiện mặt đối mặt." Ngữ khí của Nhạc Dương vẫn còn giữ được bình tĩnh. 


Trác Mộc Cường Ba chau mày nói: "Lẽ nào cả một đối tượng khả nghi cũng không có? " 


Trương Lập nói: "Tôi cảm thấu Vương Hựu là khả nghi nhất, anh ta không phải bạn bè do 
chúng ta tìm về, tại sao cứ nằng nặc đòi gia nhập? Còn nữa, anh ta lúc nào cũng mang theo một 
lọ thuốc, người khỏe mạnh cứ phải uống thuốc liên tục như vậy sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ồ, thuốc đó tôi biết, Vương Hựu nói là vitamin. Nhưng anh ta có lẽ 
không thiếu tiền, nếu đúng là anh ta, lẽ nào còn mục đích gì khác? Nhạc Dương, cậu thấy sao? " 


Nhạc Dương nói: "Ừm, chúng tôi cũng từng rất nghỉ ngờ Vương Hựu, nhưng giáo quan nói, 
Vương Hựu chẳng có thân thủ giỏi như vậy, anh ta không thể là người hành động chính được. 


Trang 1.363/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Còn thuốc kia thì cũng không vấn đề gì cả." 


Trong đầu anh nhớ lại lúc mình báo cáo tình hình với Lữ Cánh Nam: "Giáo quan, thứ thuốc 
Vương Hựu đang dùng kia không phải vitamin, mà là ma túy." 


"Cái gì, ma túy? Cậu chắc chắn chứ? " 


"Đúng vậy. Có lẽ nồng độ không cao lắm, nhưng trong đó chắc trăm phần trăm là có thành 
phần chất gây nghiện. " 


"Ý cậu là, có thể anh ta bị người khác dùng ma túy khống chế, ngấm ngầm ăn cắp dữ liệu của 
chúng ta? ” 


"Không loại trừ khả năng đó, có cần tôi giám sát anh ta không? " 


^+ TT 


"Ùm, đừng làm kinh động, ngấm ngầm giám sát thôi. 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, nhất thời cũng không ra đầu mối gì, bèn nói: "Biết rồi, 
vậy các cậu phải thắt chặt huấn luyện nữa vào, chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn đến chúng 
ta đấy, phải không, thầy giáo? " 


Giáo sư Phương Tân "ừm” một tiếng, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Trác Mộc Cường Ba đột 
nhiên sực nhớ ra, khoảng thời gian trước chẳng phải gã đã thương lượng với bọn Trương Lập, 
lập ra một kế hoạch làm rò rỉ thông tin, để chuyển hướng chú ú của các tổ chức muốn tìm bọn 
họ nghe ngóng bí mật về Bạc Ba La thần miếu hay sao? Sự kiện bị trộm dữ liệu lần này, có phải 
là kế hoạch đó đã bắt đầu đi vào thực thi rồi hay không? Nhưng mà, tại sao gã hoàn toàn không 
hay biết gì, hơn nữa, lấy tất cả tư liệu ghi hình trong quá trình tìm kiếm thần miếu của bọn gã ra 
làm mổi câu, kế hoạch rò rỉ thông tin này chẳng phải đã làm rò rỉ quá nhiều hay sao? Hay là, 
thật sự có nội gián ăn trộm tư liệu? Tại sao thầy giáo không lộ ra vẻ kinh ngạc như gã tưởng 
tượng, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? 


Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ theo chiều hướng xấu, bỗng nghe giáo sư Phương Tân đằng 
hắng một tiếng, nói: "Ứm, được rồi, chuyện này chúng tôi đã biết, Cánh Nam nhất định phải 
tăng cường quản lú, hạn chế các thành viên mới đơn độc hành động, tôi tin là sau nàu sẽ không 
xảy ra chuyện đó nữa đâu. Các cậu báo cáo tiến độ công việc của mình đi. Trương Lập, việc cải 
tiến dụng cụ làm tới đâu rồi? Một mình cậu có hoàn thành được không? " 


Trương Lập nói: "Các thiết bị mẫu gửi về không nhiều lắm, gỡ ra và lắp lại một mình tôi làm 
được. Rắc rối là ở các thiết kế cải tạo, mấy bản vẽ tôi thiết kế ra đều không thể thực hiện được. 
Thợ ở công xưởng nói, dựa theo bản vẽ của tôi không thể nào gia công ra được cái gì cả." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Chuyện này đơn giản, cậu quét bản vẽ và các số liệu vào máy tính, tôi 
sẽ tìm chuyên gia hoàn thiện lại là xong." 


Trương Lập gật đầu: "Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ đưa cho giáo quan xem trước nữa, 
cô ấu cũng hiểu rất sâu về thiết kế máy móc." 


Kế đó, Nhạc Dương báo cáo tình hình "tân binh", nói liền một mạch: "Tuổi bình quân của đám 
người này là 35, đang độ tráng niên, có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, rất ưa thích các 


Trang 1.364/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


môn thể thao cạnh tranh, bản thân mỗi người đều có cơ sở nhất định về thể năng, quan trọng 
nhất là tố chất tâm lý của những người này tương đối ổn định. Trước mắt họ đã qua được giai 
đoạn huấn luyện mở rộng, tiếp theo đây sẽ là huấn luyện cực hạn. Vì hiện giờ chúng ta không 
tiện để lộ hành tung, chỉ có thể chọn một vài ngọn núi tuyết ở Tâu Tạng làm nơi huấn luyện 
thực địa. Trước mắt chúng tôi đã có kế hoạch sơ bộ, bao gồm leo vách núi, leo vách băng, trượt 
tốc độ cao trên núi tuyết... Trong những người này, đáng nhắc đến nhất chính là anh Sean, 
người làm luật sư trí nhớ rất kinh người, các kiến thức về mặt lý luận hoàn toàn không có gì để 
nói nữa. Mà kỳ thực, từ hồi ở trong rừng rậm châu Mỹ, tri thức lý luận của anh ấy đã hơn cả 
chúng ta rồi, giờ chủ yếu là tiến hành huấn luyện kỹ năng thôi. Thân thủ của anh Sean này cũng 
không kém chút nào đâu, phong độ rất giống pháp sư Á La năm xưa, bất kể là hạng mục huấn 
luyện nào, cũng chỉ cần làm một lần là thành công. Nếu họ có thể thuận lợi hoàn thành đợt 
huấn luyện cực hạn, chỉ còn đợi các thiết bị mới của Trương Lập để hướng dẫn họ sử dụng nữa 
là xong.” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới đảm bảo họ có thể theo 
chúng ta? ” 


Nhạc Dương đáp: "À, giáo quan nói, nếu tất cả thuận lợi, chỉ cần hai tháng nữa là có thể huấn 
luuện họ đạt tới trình độ của chúng ta lúc sang châu Mỹ rồi. Đương nhiên, nếu như cần xuất 
phát sớm hơn, chúng ta có thể rút ngắn giáo trình huấn luyện, chỉ cần họ đạt đủ điều kiện lên 
đường trong thời gian ngắn nhất, vấn đề mấu chốt vẫn là đầu mối cuối cùng kiathôi." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ừm, không sai, mấu chốt vẫn là ở chỗ chúng ta. Tôi cũng báo cho 
mọi người biết một số tiến triển về mặt nàu, các cậu đã biết rồi, tôi và Cường Ba, Mẫn Mẫn chia 
làm hai tổ chuyên nghiên cứu các đầu mối khác nhau. Tôi phụ trách việc nghiên cứu phân tích 
trên mặt khoa học kỹ thuật, Cường Ba phụ trách tìm kiếm đầu mối trong các văn kiện lịch sử. 
Ban đâu, bản đồ đã được pháp sư Á La mang về nghiên cứu, cả tấm gương đồng cũng được Lữ 
Cánh Nam mang về cho tôn giáo của họ, nhưng đến nay vẫn chưa ra được kết quả gì, giờ mới 
gửi về chỗ tôi, hụ vọng có thể sử dụng các máy móc hiện đại mà có được bước đột phá gì đó. 
Chúng tôi sẽ gắng hết sức, dù không thể phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, thì tôi 
cũng vẫn còn một đám bạn bè đang bò ra nghiên cứu tấm bản đồ kia, nếu họ tìm được đầu mối 
gì thì chúng ta hãy còn hụ vọng. Về phía Cường Ba, cậu ấy cũng có được khá nhiều đột phá 
quan trọng khi nghiên cứu các tài liệu lịch sử. Cường Ba à, cậu nói cho mọi người nghe đi." 


Trang 1.365/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 25 - Werkin Va Stanley 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm, tôi sẽ đi vào trọng điểm trước. Tôi nghĩ chúng ta đã tìm ra được 
một số thông tin về Merkin và gia tộc của hắn trong các tư liệu lịch sử rồi. Merkin mà chúng ta 
đang phải đối mặt hiện nay, cùng với Morton Stanleu mà chúng ta đã biết quá rõ, giữa tổ tiên 
của hai người này có một mối liên hệ nào đó.” 


"AI " Trương Lập và Nhạc Dương cùng giật mình ngạc nhiên. 


Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp: "Đương nhiên, chúng ta không có chứng cứ lịch sử xác thực, 
mà chỉ có thể dựa vào suy đoán để đưa ra kết luận. Trước tiên, mọi người cần biết tới mấy cái 
tên này. Thứ nhất, là Diego de Landa, giáo sĩ người Tây Ban Nha theo quân viễn chinh tiến vào 
Mawa, người này đã làm một chuyện lớn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử văn minh Maya. Có 
thể nói, một nửa các di sản văn hiến của người Mava để lại đã bị hủy hoại trong tay giáo sĩ tên 
Diego de Landa này. Khi người Tây Ban Nha đặt chân lên châu Mỹ, nền văn minh Mava đã lụi 
tàn. Những người Mava bọn họ gặp toàn mặc da thú, không có chữ viết, xã hội vẫn còn ở hình 
thái nguyên thủy, trí lực thậm chí còn thấp hơn người nguyên thủy, vì vậy người Tâu Ban Nha 
chẳng hề tốn chút công sức nào đã chiếm được châu Mỹ. Nhưng rồi sau đó, những người 
nguyên thủy ấy dẫn họ đến xem thành đá Mava, kiến trúc kỳ vĩ như là của người ngoài hành tinh 
xây nên, còn cả những đồ trang sức bằng vàng được chế tác hết sức tinh xảo, khiến đám người 
Tây Ban Nha thảy đều đỏ mắt thèm thuồng. Càng quan trọng hơn nữa là, những người nguyên 
thủy ấy đã lấy ra rất nhiều văn bản viết trên vỏ cây, đó có lẽ chính là tiếng Mava. Tuy họ đã 
quên hết ú nghĩa của văn tự, nhưng cũng biết đây là của tổ tiên để lại, nên đều cất giữ như bảo 
vật. Tất cả các ghi chép đó chỉ do một mình Landa đọc duyệt, nên các nhà nghiên cứu lịch sử 
Mava hiện đại hầu hết đều cho rằng, Landa hiểu tiếng Mava. Đáng tiếc, không hiểu vì nguyên 
nhân gì, ông ta đã đem tất cả tư liệu về Maya thu thập được thiêu rụi. Chính hành vi nàu của 
ông ta đã khiến người đời sau gặp phải vô vàn khó khăn trong việc nghiên cứu lịch sử Maua, 
đồng thời cũng khiến lịch sử Mava trở thành một câu đố đến nay vẫn chưa thể giải hết. " 


Trác Mộc Cường Ba ngưng lại giây lát để đổi hơi, tiếp tục nói: "Còn lý do tại sao ông ta phải hủy 
hoàn toàn các dấu tích văn hiến Mava ấy, đồng thời gần như điên cuồng truy bắt, giàu vò, giết 
chết những người đã dâng nạp những tài liệu tiếng Mava đó, hoặc những người biết ở đâu còn 
lưu giữ những dấu tích Maua khác, các nhà sử học đã đưa ra hai lối giải thích. Thứ nhất, là khi đó 
Landa muốn hủy diệt tín ngưỡng tinh thần của người Mava một cách triệt để, hòng khiến đám 
người nguyên thủy ấy tin theo Chúa, nên mới sử dụng những biện pháp cực đoan đó; ngoài ra 
còn một cách giải thích khác nữa là, từ những dấu tích văn hiến Mava có trong tay, Landa đã 
thực sự phát hiện ra điều gì đó mà ông ta cho rằng không thể tôn tại trên đời này, vì vậu mà 
Landa đã từng tuyên bố rằng, những tài liệu tiếng Mawa đó đều là lời dối trá của ma quủ, đồng 
thời gọi những người đã đọc, đã thấy qua những tài liệu ấy là giáo đồ dị giáo, còn nói nếu không 
thiêu chết bọn họ, những kẻ ấy sẽ trở thành người phát ngôn thay cho ma quỷ. Cũng vì chuyện 
này mà ông ta bị triệu hồi về Tây Ban Nha, đưa ra tòa án tôn giáo, đồng thời bị cầm tù ở Tây 
Ban Nha mười một năm. Về sau, Landa kháng án, một hội đồng bao gồm nhiều học giả đã xá 
miễn tội cho ông ta. Năm 1573, Landa lại trở về Mava đảm nhiệm chức Hồng ụ Giáo chủ. 
Nhưng trong lần trở lại này, thái độ của Landa lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, từ một kẻ 


Trang 1.366/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


điên cuồng hủy diệt văn hiến Mava, biến thành một kẻ sưu tầm và bảo vệ các tài liệu lịch sử ấu. 
Ông ta bắt đầu thừa nhận, trong các tài liệu tiếng Mava từng bị ông ta thiêu hủụ, có rất nhiều 
ghi chép liên quan tới tập tục và khoa học của người Mava. Về sau, ông ta thu thập các tài liệu, 
viết ra cuốn sách nghiên cứu đầu tiên nền văn minh Mawa, tên là Relación de las cosas de 
Yucatán (Phong vật Yucatan). Rất nhiều nhà nghiên cứu Mava hậu thế đều bắt đầu dựa trên nền 
tảng là cuốn sách này." 


Trác Mộc Cường Ba lại ngừng giây lát, rồi nói tiếp: "Sự việc của Landa tạm tới đây thôi, giờ tôi 
sẽ nói đến người thứ hai. Người này tên là Diego Garcia de Palacio, cũng là giáo sĩ người Tâu 
Ban Nha, nghe nói ông ta và Landa có quan hệ thân thích. Landa chết năm 1579, nhưng từ 
khoảng năm 1576, vì tuổi tác đã cao nên ông ta không thể thực hiện công việc khảo sát và tìm 
kiếm các tài liệu lịch sử cũng như di tích cổ Mawa trên phạm vi rộng được nữa. Lúc này, người 
tên Palacio này liền xuất hiện ở Mava, bắt đầu thâm nhập và tiến sâu hơn về phía Nam châu 
Mỹ, khảo sát thu thập các tài liệu về tổ tiên người Maua. Ông ta tập hợp các tài liệu mình sưu 
tập được, biến thành một tập bản thảo. Bản thảo này và cả bản thảo viết tay của Landa đều 
không được tiết lộ công khai, mà bị cất giấu ở một nơi bí mật đến tận thế kủ mười chín mới lộ 
ra. Mọi người nhớ kỹ nhé, điểm này rất quan trọng." 


Trác Mộc Cường Ba đứng hẳn lên, nói tiếp: "Tiếp theo là vào chủ đề chính rồi. Trong số tài liệu 
chúng tôi mang từ Nga về lần này, có một phong thư viết từ khoảng cuối thế kỷ mười bảy. Một 
nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Merkin, viết cho một giáo sĩ Tâu Ban Nha tên 
là Palacio Stanley, nội dung bức thư là người tên Merkin kia hỏi dò Stanleu xem bản thảo viết 
tay của ông cố ngoại Stanleu có còn không, trong đó có nhắc đến nơi nào tên là Bạc Ba La hay 
không.” 


"Hải " Nhạc Dương và Trương Lập kinh ngạc kêu lên thành tiếng. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sau khi tìm kiếm ở nhiều nguồn, đối chiếu kỹ lưỡng, chúng tôi phát 
hiện ra ông cố ngoại của Palacio Stanleu chính là Diego Garcia de Palacio. Mà trùng hợp hơn 
nữa là, Marcus Merkin và Palacio Stanley, hai người nàu vừa khéo lại trùng với họ của Merkin, 
và Morton Stanleu. Mà số tài liệu này của chúng ta, là do Liên Xô đoạt được từ tay người Đức 
sau Thế chiến II. Có lẽ người Đức đã thông qua nhiều kênh khác nhau để thu thập tài liệu về 
Morton Stanleu, đâu rất có khả năng là một bức thư gia đình được Morton Stanleu giữ lại. Càng 
trùng hợp hơn nữa là, Marcus Merkin và người tên Ben Merkin chúng ta đang đối đầu hiện na, 
đều là người Bỏ Đào Nha. Còn một điểm nữa, bản thảoviết tay của Palacio mãi đến năm 1840 
mới lộ diện công khai, nhưng những nhà nghiên cứu Mava thời bấy giờ đã chỉ ra rằng, bản thảo 
này bị thiếu trang. Còn Morton Stanley, phán đoán dựa vào các tài liệu trước đây, cho rằng ông 
ta chịu ảnh hưởng của Stephens nên đã điều tra Mava trước, sau đó mới đột nhiên chuyển 
hướng qua Tây Tạng, rất có thể là một suy đoán sai lắm. Có khả năng là, ngay từ đầu ông ta đã 
có kế hoạch như vậy rồi. Có lẽ ông ta đã phát hiện được một số bí mật trong những thư tín của 
gia đình, mà chúng ta chỉ mới được xem qua một bức, những thư từ văn kiện khác còn nhắc đến 
gì nữa thì không rõ. Ngoài ra, việc Morton Sfanleu nói rằng ông ta nghe được tên Bạc Ba La 
thần miếu từ bài sử thi A Lý Vương đã thất truyền, quá nửa cũng là chuyện bịa đặt, bởi vì ngoài 
ông ta ra, đâu còn vị học giả nào từng nghe bài sử thi ấy đâu chứ.” 


Nhạc Dương nói: "Tôi lấy làm lạ, tại sao Marcus Merkin có thể trực tiếp gọi ra cái tên Bạc Ba 
La, hơn nữa bản thảo viết tau ấu chẳng phải đã bị giấu kín rồi ư? Làm sao ông ta biết đến nó 
được chứ? ” 


Trang 1.367/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Về chuyện này, không thể không nhắc đến lịch sử của Bỏ Đào Nha. 
Bồ Đào Nha vốn thuộc Vương quốc Castila, cũng chính là tiền thân của Tây Ban Nha. Năm 
1140, Bồ Đào Nha thoát lụ khỏi sự thống trị của Vương quốc Casitila, tuyên bố độc lập, đến 
năm 1143 được Giáo hoàng La Mã công nhận. Từ đó trở đi Bỏ Đào Nha đã trải qua rất nhiều 
vương triều, cường thịnh nhất chính là vương triều Avis. Từ năm 1415 đến năm 1580, người Bồ 
Đào Nha đã mở đầu thời đại hải quyền, trở thành những người dẫn đầu thế giới về kỹ thuật hàng 
hải và thám hiểm thế giới. Nhưng khi vương triều Avis sụp đổ, quốc vương Tây Ban Nha đã 
dùng thế lực của mình ép buộc Bỏ Đào Nha quy phục Tây Ban Nha trở lại. Cũng có nghĩa là, 
vào thời Palacio sống, Bỏ Đào Nha từng là nước chư hầu của Tây Ban Nha. Chúng tathậm chí 
có thể đặt giả thiết, tổ tiên của Marcus Merkin và Palacio có khả năng đã từng làm việc chung 
trong Giáo hội, vì vậu ông ta mới biết rõ những bí mật của họ. Ngoài ra, những vấn đề như rốt 
cuộc Landa đã đọc được gì trong các tài liệu lịch sử của Mavya mà khiến ông ta có những hành 
động điên cuồng như vậy, Palacio nghiên cứu, điều tra những gì, tại sao lại bị giấu đi, đều không 
thể nào tra tìm lại được nữa. " 


Trương Lập nói: "Vậy thì Marcus Merkin và Palacio Stanle có thể là tổ tiên của Ben Merkin và 
Morton Stanleu rồi? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không những vậy, quan trọng hơn nữa là, chúng ta đã biết được từ 
đâu mà bọn họ thăm dò ra sự tồn tại của Bạc Ba La thần miếu." 


Nhạc Dương nói: "Tôi hiểu rồi, từ Cổ cách kim thư lưu lạc ở hải ngoại, chúng ta tìm hiểu được 
thông tin có thể từng có sứ giả đến châu Mỹ, và mang theo bí mật về Bạc Ba La thần miếu, vì 
vậu mới lên đường đến châu Mỹ tìm hiểu. Còn bọn Merkin thì vừa khéo ngược lại, bọn hắn biết 
được bí mật về Bạc Ba La thần miếu từ chỗ người Mava, vậu nên mới đếnTây Tạng thăm dò." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là một thông tin quan trọng mà chúng ta có 
được nhờ suy đoán, thêm vào tập tài liệu Cánh Nam cho cậu xem lần trước, chúng ta đã nắm 
được sở trường của đám thủ hạ đi theo tên Merkin đó rồi. Giờ đâu, có thể nói là chúng ta và hắn 
đã đứng ở cùng một độ cao, sau này nếu có gặp lại, chắc chắn chúng ta sẽ không bị dồn vào thế 
bị động nữa tồi. " 


Mẫn Mẫn thấy Trác Mộc Cường Ba nói có vẻ hơi mệt, liền rót cho gã và giáo sư Phương Tân 
mỗi người một cốc nước. Trương Lập thò tay ra xin, liền bị cô đập cho một cái, nói: "Tự đi mà 
rót, " kế đó cười nói: "Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện một số điều khác nữa, để tôi nói cho 
mọi người nghe nhé." 


Mẫn Mẫn xoa xoa tay, nhoẻn miệng cười ngọt ngào nói: "Tôi muốn nói đến quan hệ giữa đảng 
Quốc xã và Bạc Ba La thần miếu trong Thế chiến II. Trước tiên, tôi cũng phải nhắc đến mấy cái 
tên trước đã. Nhưng người đầu tiên mà tôi nói đến ở đâu nổi tiếng hơn mấy vị của anh Cường 
Ba nhiều. Ông ta tên là Heinrich Himmler." 


TA 


Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh "ô”" lên một tiếng. Người này là thủ lĩnh của Gestapo 
trong Thế chiến lI, đương nhiên là không ai không biết đến. 


Mẫn Mẫn nói: "Himmler là kẻ ủng hộ cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc. Ông ta sùng bái siêu 
năng lực và tin rằng người Aruan là chủng người ưu tú nhất. Từ nhỏ Himmler đã ảo tưởng mình 
có thể chỉ huy một đội quân chiến đấu vô địch, đồng thời có dã tâm thôn tính cả thế giới. Nói ra 


Trang 1.368/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thật buồn cười, nghe đâu tư tưởng này của ông ta bắt nguồn từ một cuốn sách dạng nửa khoa 
học viễn tưởng nửa tôn giáo mà hồi nhỏ ông ta từng đọc. Tác giả cuốn sách đó viết rằng, người 
Arvan đến từ ngoài vũ trụ, họ đã xây dựng trên địa cầu một vương quốc Atlantic hết sức giàu có 
xinh đẹp. Về sau vì nạn đại hồng thủy, nên mới buộc phải đào vong, lần lượt trở thành tổ tiên 
của người Tây Tạng và người Đức bọn họ ngày nay. Vì số lượng người sống sót rất ít, nên người 
Arvan không thể không tạp giao với các giống người bình thường trên trái đất, vì vậu về sau đã 
mất đi siêu năng lực của mình. Himmler hết sức tin tưởng vào điều này, đồng thời cho rằng, chỉ 
cần để người Arvan thuần chủng giao phối với người Arvan thuần chủng, sinh ra những người 
Arvan thuần chủng, họ sẽ có lại được siêu năng lực của tổ tiên. Tư tưởng này hết sức quan 
trọng. Một loạt sự kiện xảy ra sau này đều bắt nguồn từ đâycả." 


Trương Lập và Nhạc Dương đều cảm thấy tức cười. Bọn họ chỉ biết Himmiler là một sát thủ 
trong Thế chiến II, đã giết hại rất nhiều người Do Thái, đồng thời xây dựng vô số trại diệt chủng 
ở khắp châu Âu, còn về nguồn gốc tư tưởng ấy của ông ta, đâu mới là lần đầu tiên họ được 
nghe. 


Mẫn Mẫn nói tiếp: "Chính vì tư tưởng điên cuồng này, Himmler đã tổ chức một loạt các hành 
động, trong đó, mấy việc trứ danh nhất đều hoàn thành trong năm 1935 cả. Năm đó, ông ta 
thành lập Quân đoàn Đen, chính là lực lượng SS nổi tiếng sau này. Nghe nói, chỉ người nào có 
huyết thống Arvan thuần khiết mới được tham gia SS. Ngoài việc bản thân có năng lực ưu tú ra, 
người đó còn phải có gia phả để tra xét. Huyết thống Arvan của binh sĩ phải tra ngược đến năm 
1800, còn sĩ quan thì cần tra ngược lên đến năm 1750. Nhưng sự tuyển lựa nghiêm khắc này 
của ông ta vẫn đem lại hiệu quả nhất định, về sau chính đội quân này đã trở thành lực lượng 
đáng sợ nhất của nước Đức. Ngay cả sau khi Thế chiến II kếtthúc, người ta mới dần dần phát 
hiện ra, có rất nhiều kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, nhà khoa học... nổi tiếng thế giới, trước đâu 
đều ở trong lực lượng SS. Nhưng bọn họ đã che giấu thân phận rất tốt, đồng thời có nhiều cống 
hiến sau chiến tranh, vì vậy vẫn được mọi người tôn kính. Chuyện một nhà văn Đức từng được 
trao giải Nobel văn học, đến lúc hấp hối mới tiết lộ thân phận thực sự từng là một thành viên 
trong lực lượng SS của mình chính là một ví dụ.” 


Nói tới đây, Mẫn Mẫn ngừng lại giây lát, Trác Mộc Cường Ba biết cô lại nhớ đến những nghỉ vấn 
lúc vừa mới phát hiện ra đặc điểm của lực lượng SS. Lúc đó, Mẫn Mẫn nói: "Giáo sư, anh Cường 
Ba, hai người xem này, mỗi người trong lực lượng SS này đều tỉnh anh cả, hai người không cảm 
thấy, bọn họ rất giống với 13 Hiệp sĩ Bàn Tròn lần trước giáo sư nhắc đến hay sao? Hai người 
xem ởi, sau chiến tranh bọn họ đều trở thành chuyên gia và người có địa vị trong một lĩnh vực 
nào đó, nhưng ai có thể ngờ trong quá khứ họ lại là những sát thủ bàn tay nhuốm đầu máu tươi 
cơ chứ. Mỗi người bọn họ đều có một thân phận rất tốt đẹp để ngụy trang, đồng thời lại được 
tôn kính nữa. Thật đáng sợ quá đi mất. Chẳng những vậy, trong số họ vẫn còn một số người vẫn 
luôn sùng bái chủ nghĩa sắc tộc. Nhìn tay bác sĩ nàu mà xem, nếu không phải ông ta lén lút làm 
quá nhiều thí nghiệm trên cơ thể người, bị phát hiện ra, thử hỏi ai biết được ông ta lại là tàn dư 
của lính SS cơ chứ, trong lĩnh vực y học, ông ta vẫn luôn là một người có uy tín được cả giới học 
thuật thế giới công nhận kia mà. " 


Có điều lúc nàu, dường như Mẫn Mẫn không có ý định đả động thêm đến quan điểm đó của 
mình, cô nhanh chóng tiếp lời: "Đương nhiên, đây chỉ là một đơn vị trong lực lượng đó. Himmler 
còn triển khai kế hoạch Nguồn gốc Sinh mệnh, cũng chính là kế hoạch nhân giống người thuần 
chủng mà tiếng thối đã đồn khắp năm châu. Ngoài ra ông ta cũng thành lập Hiệp hội Di sản Tổ 


Trang 1.369/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiên, cái hội đồng này chính là điểm trọng tâm mà hôm nay tôi muốn nói với mọi người. 
Himmler biên hết các chuyên gia huuết thống Đức thuần chủng vào lực lượng SS. Nhưng ông ta 
cũng không ngu, vì ngoại trừ người Do Thái, các chuyên gia có huyết thống không thuần chủng 
khác được ông ta xếp vào một chỗ, thành lập ra cái gọi là Hiệp hội Di sản Tổ tiên. Hội đồng 
này, đã quy tụ những chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực trên khắp thế giới mà Himmler thu 
nạp được. Ngoài chuyên gia các ngành khoa học thông thường như vật lý, hóa học, sinh học, 
động thực vật học, y học... ở đâu còn có cả những nhà nghiên cứu kỳ dị cổ quái thuộc các ngành 
như linh học, chiêm bốc học, tinh tượng học... Theo các số liệu thống kê, Hiệp hội Di sản Tổ 
tiên ước chừng có khoảng mấy trăm thành viên, nhưng không có con số cụ thể rốt cuộc là bao 
nhiêu người, đến nay cũng chưa thể tìm hiểu rõ hơn. Về sau, khi nước Đức tổ chức đội thám 
hiểm Seifert đến Tây Tạng khảo sát lần đầu tiên, có một nửa thành viên trong đó là người của 
cái hiệp hội này, nửa còn lại của lực lượng SS. Còn một điều quan trọng hơn nữa là, trong cái 
hiệp hội đó, có một người mà chúng ta không thể không nhắc đến." 


Nói tới đâu, Mẫn Mẫn bước tới bên cạnh giáo sư Phương Tân. Ông đã chuẩn bị sẵn từ trước, 
không đợi Mẫn Mẫn lên tiếng, lập tức hướng màn hình máy tính về phía mọi người, rồi ngước 
nhìn cô mỉm cười. 


Mẫn Mẫn cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, đoạn nói với Nhạc Dương, Trương Lập: "Hai người 
xem tấm ảnh này đi." 


Trên màn hình máy tính hiện ra một bức ảnh đen trắng chụp chung hai người, một người hơi 
lùn, mặc quân phục của Đức Quốc xã, miệng cười hớn hở, hai tau nằm chặt bàn tay người kia, 
thái độ hết sức vui vẻ cao hứng; người còn lại trông hết sức cao lớn uy mãnh, mặc áo choàng dài 
có thắt lưng của quân nhân, nhưng không đeo bất cứ phù hiệu gì, đầu cũng đội mũ quân nhân. 
Y mới chỉ đứng đó thôi, đã khiến người ta cảm giác thấy một luồng áp lực đè nén rồi. Cả hai 
người trong ảnh Nhạc Dương đều không nhận ra, nhưng Trương Lập tức thì giật mình kinh hãi. 
Người đàn ông cao lớn kia gần như là cùng một khuôn đúc với Merkin, cũng gương mặt như đao 
tạc ấu, cũng vẻ lạnh lùng tàn khốc ấy, giữa đôi hàng lông mày cũng ẩn chứa nét ngông cuồng 
hoang dã ấu, chỉ có điểm khác biệt là, người đàn ông này trông còn trẻ hơn, thâm trầm hơn 
Merkin, ánh mắt cũng âm hiểm tàn độc hơn hắn. Trương Lập chỉ vào người đàn ông rất giống 
Merkin ấu, lắp bắp nói: "Người... người nàu, v là..." 


Mẫn Mẫn nói: "Người thấp hơn ấy, chính là Himmler, rất ít ảnh bắt được vẻ mặt hớn hở xun xoe 
ấu của ông ta, kể cả là lúc ở bên cạnh Hitler cũng không, duy chỉ có người đứng bên cạnh ụ đâu 
mới khiến y lộ ra vẻ mặt ấy mà thôi. Nếu phán đoán của chúng tôi không lầm, tên của người 
này, chính là... Hector Merkin." 


"Hải " Nhạc Dương nhảy dựng, ngạc nhiên thốt lên: "Lại là một tên Merkin nữal ” 


Mẫn Mẫn gật đầu: "Đúng vậy. Ban đầu, tấm ảnh này nằm lẫn trong một đống tài liệu văn kiện 
về Thế chiến II, chúng tôi cũng không hề chú ý đến, là anh Cường Ba tình cờ phát hiện ra người 
này trông rất giống Merkin, nên bọn tôi mới để ú đến nó. Mọi người chú ý nhìn bàn tay trái của 
Merkin mà xem, chiếc nhẫn ở ngón giữa ấy, nhìn thấy chưa? " 


Nhạc Dương chú ý quan sát chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa bàn tay trái của Merkin, trong tấm 
ảnh, chiếc nhẫn đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mẫn Mẫn phóng lớn bức ảnh trên màn hình 
máy tính, sau khi xử lý nhòe, chiếc nhẫn bạc liền hiện lên rất rõ nét. Chính giữa chiếc nhẫn là 


Trang 1.370/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một hình đầu lâu kỳ dị, hai bên có hoa văn xoắn cuộn, sau phù hiệu ngôi sao sáu cánh ở bên 
phải là một hàng văn tự cổ. Mẫn Mẫn chỉ vào những chữ ấy nói: "Đây là tên dòng họ Merkin của 
ụ, được khắc bằng một loại văn tự hình chêm rất cổ xưa, cũng có thể coi như là tiêu kú của gia 
tộc. Chúng tôi tin rằng, tên của được khắc ở mặt bên trong của chiếc nhẫn. Về sau, khi chế 
tạo nhẫn đầu lâu cho quân đội Đức, Himmler từng nói, ông ta có được linh cảm từ một người 
bạn. Tôi nghĩ, linh cảm đó của Himmler có quá nửa là đến từ người này. Tấm ảnh này không đề 
thời gian chụp, mà chúng ta lại chỉ có tài liệu trên máy tính nên cũng không có cách nào phán 
đoán được, chỉ có thể dựa vào trang phục trên người của Himmler để suy đoán đại khái. Có lẽ 
tấm ảnh này được chụp vào khoảng năm 1935. Mọi người chú ý xem bối cảnh phía sau đi, sau 
lưng hai người này chính là trụ sở Hiệp hội Di sản Tổ tiên thời điểm bấy giờ, sau năm 1935 thì 
đã đổi sang địa chỉ khác rồi. " 


Nhạc Dương ngạc nhiên nói: "Nếu chỉ có mỗi tiêu kú của gia tộc Merkin, làm sao mà biết được 
tên đầu đủ của y chính là Hector Merkin cơ chứ? " 


Mẫn Mẫn nói: "Có một tài liệu khác nhắc đến chuyện này, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn 
đánh đồng hai sự việc này với nhau, vì vậu đâu mới chỉ là suy đoán." Mẫn Mẫn quay sang nói với 
Nhạc Dương và Trương Lập về khả năng Hector Merkin làm gián điệp hai mang xâm nhập vào 
Công viên Bletchleu. 


Nghe xong chuyện về Hector Merkin, Trương Lập lấy làm lạ nói: "Nhìn tấm ảnh này, thì Hector 
Merkin đã được mời đến Hiệp hội Di sản Tổ tiên rồi, sao lại vào được Công viên Bletchleu nữa 
nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng: "Chuyện này chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán thôi. Không biết 
lúc đó Hector Merkin đã dùng thân phận gì để gia nhập Hiệp hội Di sản Tổ tiên của Himmler, 
nhưng từ tấm ảnh này có thể thấu, y đã được Himmler hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta đặt giả 
thiết, đã lợi dụng cục diện hỗn loạn của chiến tranh và sự cuồng nhiệt của Himmler đối với 
siêu năng lực, trình ra kế hoạch tìm kiếm hậu duệ của người Arvan thuần chủng ở Tây Tạng, vì 
vậy mới có chuyến khảo sát đầu tiên của quân Đức ở Tây Tạng năm 1938. Còn lúc gia nhập 
vào Công viên Bletchleu, có lẽ nhiệm vụ của y là phá hoại hoặc làm chệch hướng công tác phá 
giải mật mã Enigma của quân Đồng minh. Nhưng lúc đó, trên chiến trường, quân đội Đức đang 
rơi vào thế yếu, nếu Hector Merkin đã nhìn ra quân Đức không thể nào vãn hồi chiến cuộc nữa, 
ụ hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, trở mặt giúp quân Đồng minh phá giải mật mã của 
người Đức. Như vậy, y đã tự tạo cho mình một con đường rút lui. Ngoài ra, từ năm 1938 đến 
năm 1945, quân Đức đã hai lần vào Tây Tạng nghiên cứu, rồi Lạt ma Tây Tạng cũng xuất hiện 
một cách thần bí ở Đức. Những sự kiện này rốt cuộc có quan hệ trực tiếp với Hector Merkin hau 
không, tất cả vẫn còn là câu đố chưa lời giải đáp. Hơn nữa, dựa theo những tài liệu chúng ta 
nắm được trong tay, người tên Hector Merkin này, rất có khả năng đã tham gia chuyến đi Tây 
Tạng lần thứ nhất." Kế đó, gã lại nói về hành động liên hợp của hai nước Anh Đức cùng tiến vào 
Tây Tạng, và chuyện người thần bí được gọi làHM. 


Trương Lập kêu lên: "Cường Ba thiếu gia, đợi chút đã, anh nói cái ký hiệu kia là tiếng Ru ru gì 
ấu nhỉ..." 


“Tiếng Runc." 


"Đúng rồi, chính là cái đó. Anh nhắc lại hộ tôi với, chữ HM trong tiếng Runic viết như thế nào 


Trang 1.371/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậy? Hj 


Trác Mộc Cường Ba liền bật đoạn tài liệu ấy lên màn hình máy tính, nói: "Đây, chính là cái 
nàu...ˆ 


Trương Lập chỉ ký hiệu đó kêu lên: "Tôi thấu rồi! Để tôi nhớ lại xem nào! Chắc chắn là thấu rồi, 
trong lịch sử Thế chiến II thôi! Cái ký hiệu ấu nổi tiếng lắm, sao không nhớ ra được nhỉ..." 


Vẻ mặt Trương Lập hết sức nghiêm túc, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đều tạm thời 
ngừng nói chuyện, không quấy nhiễu anh nữa. Trương Lập đột nhiên vỗ mạnh vào trán mình, 
nói: "Điệp viên X, điệp viên thần bí nhất trong Thế chiến II! Tôi nhớ ra rồi! " 


"Chuyện là thế nào vậy? " Nhạc Dương truy vấn. 


Trang 1.372/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2G - Đảng Quốc Xã Lần Thứ Hai Tiến 
Vao Tây Tang 


Trương Lập nói: "Khi Thế chiến II mới bắt đầu, Đại sứ quán Anh ở Na uy có nhận được một bức 
thư nặc danh, nội dung thư hết sức kỳ quái, viết rằng, nếu nước Anh muốn biết thông tin tình 
báo của quân Đức, thì đài BBC của Anh trong chương trình phát đến nước Đức hãy thêm vào 
một câu, "Xin chào, đây là London". Sau khi bức thư này chuyển về nước Anh và được các cơ 
quan tình báo nước này nghiên cứu kỹ, đài BBC liền bắt đầu thử thêm vào chương trình phát 
thanh đến nước Đức câu "Xin chào, đây là London" đó. Sự việc phát sinh như vậy. Sau khi thaụ 
đổi nội dung phát sóng được một tuần, lính tuần tra Đại sứ quán Anh ở Na uv đã phát hiện một 
cái bọc trên bậc cấp. Không ai có thể ngờ được, bên trong đó lại là các thông tin tình báo quân 
sự cơ mật nhất, về tên lửa đạn đạo V- 1, V- 2, máy bay không người lái... của quân Đức. Nguồn 
tin duy nhất lộ ra ngoài là qua tay binh sĩ đã nhặt được cái bọc đó. Anh ta nói trên cái bọc có 
một kú hiệu hết sức kỳ quái hình dạng giống như chữ X%. Điệp viên X% từ đó đã trở thành điệp 
viên thần bí nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử Thế chiến II. Nghe nói cả cơ quan tình báo Anh 
quốc cũng không thể tra ra lai lịch con người này. Cũng có giả thiết nói cục trưởng Cục Tình báo 
Anh biết người này là ai, nhưng ông ta đã mang theo bí mật đó xuống mồ. Sau khi Thế chiến II 
kết thúc, binh sĩ kia đã vẽ lại kú hiệu đó, vì nó không hoàn toàn giống chữ X, nên rất nổi bật, 
đúng là kú hiệu ấy, không thể sai được! " 


Giáo sư Phương Tân trầm ngâm nói: "Nếu là vậy..." 


Nhạc Dương đã không chờ được nữa, hấp tấp kêu lên: "Là Hector Merkinl Ngay từ lúc Thế 
chiến II nổ ra, y đã để lại cho mình một đường lui rồi. Đến lúc đó, bất kể là nước nào chiến 
thắng, ụ cũng có thể tự xưng mình là công thần, vì vậy về sau mới có thể dễ dàng trà trộn vào 
Công viên Bletchleu như thế, nói không chừng là đã liên lạc từ trước rồi! " 


Trương Lập lè lưỡi nói: "Lợi dụng tham vọng giành được thắng lợi của các bên tham chiến, dụ 
dỗ cả một đất nước phục vụ cho mục đích của mình, rồi khi đất nước ấy đối diện với ngu cơ sụp 
đổ hoàn toàn, lại thành công hoán đổi thân phận, trở thành đại công thần bí mật của bên giành 
chiến thắng. Nếu tất cả những chuyện này đều do một tay người tên Hector Merkin đó làm, y 
thực quá đáng sợ, so với tên Merkin mà chúng ta phải đối mặt hiện giờ còn đáng sợ hơn nhiều." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ba người tên Merkin này, đều có quốc tịch Bồ Đào Nha, vì vậy chúng 
ta có lý do để tin rằng, đâu là một gia tộc đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trong suốt một thời 
gian rất dài, mỗi đời bọn họ đều có người tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Nếu giả thiết nàu được 
xác thực, thì sẽ giải thích được rất nhiều nghi vấn mà chúng ta chưa tìm ra lời giải đáp. Nhưng 
vẫn còn một điểm cuối cùng không thể nào giải thích được, một gia tộc có lịch sử lâu đời như 
thế, đồng thời còn nắm trong tay một lượng thông tin khổng lồ, tại sao lại chú ý đến Trác Mộc 
Cường Ba, chú ý đến đội ngũ nhỏ nhoi hoàn toàn không đáng để mắt như chúng ta chứ? " 


Nhạc Dương nêu ý kiến: "Tôi cho rằng đây có thể là trùng hợp. Ban đầu Cường Ba thiếu gia và 
mọi người không phải đã đi Mông Hà tìm người Qua Ba điên kia hay sao? Về sau, người điên đó 
bị bắt cóc đi mất, quá nửa là Merkin đã chú ý đến mọi người từ lúc đó rồi." 


Trang 1.373/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba hỏi ngược lại: "Tên Merkin đó làm sao biết được thông tin về người điên ở 
Mông Hà nhỉ? " 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Có lẽ là thông tin từ nguồn nào đó thôi, xét cho cùng 
gia tộc bọn y cũng để ú đến Bạc Ba La thần miếu và bộ tộc Qua Ba đâu chỉ mới một hai năm. 
Còn chuyện anh biết được thông tin về người điên ở Mông Hà ấy, đó mới gọi là trùng hợp.” 


Trác Mộc Cường Ba nghe xong, không nói gì cả. Cách nói của Nhạc Dương gần giống hệt như 
pháp sư Tháp Tây, nhưng giáo sư Phương Tân lại lắc đầu, giải thích kiểu như vậy rất khiên 
cưỡng. Nhạc Dương đã liên tiếp hai lần nhắc đến chữ "trùng hợp", đây chính là một điều đại kụ 
trong phân tích logic. 


Trương Lập ngồi bên máy tính xem ảnh, vô ý ấn nhầm một cái, trên màn hình liền hiện ra một 
tấm hình khác, toàn là những đường diềm thẳng đứng tạo bởi các hoa văn hình vuông. Trương 
Lập lấy làm lạ hỏi: "Cái gì đâu thế? " 


Mẫn Mẫn đáp: "À, đây là những thông tin vẫn chưa được dịch. Giáo sư đã liên lạc với các chuyên 
gia nhờ dịch giúp chúng ta rồi. " 


Trương Lập lại hỏi: "Đây là văn tự gì thế? " 


"Tiếng Bát Tư Ba." Giáo sư Phương Tân mở lên một bức hình khác, cũng vẫn là thứ văn tự trông 
như hoa văn trang trí trên tường chùa miếu đó. Ông nói: "Đây là văn tự chính thức của Mông 
Cổ, do đại sư Tây Tạng Bát Tư Ba sáng tạo ra, nhưng vì nó không phù hợp với thói quen viết 
lách của người Mông Cổ thời bấu giờ, hơn nữa triều Nguyên tồn tại chẳng được bao lâu đã bị 
diệt vong, nên thời gian lưu hành của loại văn tự này rất ngắn. Bởi thế, về cơ bản chỉ có các văn 
thư chính thức của triều đình nhà Nguyên sử dụng loại chữ này, người biết đọc nó cũng không 
nhiều." 


Trương Lập nói: "Chuyện này liên quan gì đến Bạc Ba La thần miếu? " 


Nhạc Dương nói: "Nếu đã thu thập ở đây, thì chắc là có liên quan gì đó đến Bạc Ba La thần 
miếu rồi." 

Trương Lập "ồô" lên một tiếng, không hỏi tiếp nữa, nhưng Nhạc Dương lại hỏi tiếp: "Vậy, còn về 
Bạc Ba La thần miếu thì sao, Cường Ba thiếu gia có phát hiện gì mới không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừm, tôi cũng đang định nói với các cậu đâu. Tài liệu mang về lản nàu, 
hầu như đều có liên quan đến giai đoạn Thế chiến II, quân Đức thu thập thông tin tình báo của 
các nước về Tây Tạng, ngoài ra còn một số thông tin về thí nghiệm trên cơ thể người ở các trại 
diệt chủng. Các thông tin thực sự có liên quan đến Bạc Ba La thần miếu hau Shambhala kỳ thực 
rất ít, đại khái chỉ chiếm một phần ba trong số tài liệu, trong đó có rất nhiều tài liệu trùng lặp với 
những gì Lữ Cánh Nam đã đưa cho chúng ta từ trước, một số thư từ, bút ký gì đấu của Morton 
Stanley, chúng ta đều đã xem qua hết cả rồi. Thu hoạch lớn nhất của chúng ta, là đã vô tình 
phát hiện ra quan hệ giữa gia tộc Merkin và Bạc Ba La thần miếu. Đương nhiên, vẫn còn một số 
thứ chưa kịp phân tích, như là các tư liệu tiếng Bát Tư Ba này, đại khái chiếm khoảng một phần 
năm, có lẽ chúng ít nhiều cũng có quan hệ gì đó với Bạc Ba La thần miếu. Có điều, số tài liệu 
này có thể cung cấp cho chúng ta đầu mối để tìm được Bạc Ba La thần miếu hay không thì vẫn 
còn là ẩn số. Ừm, khoảng thời gian này, tôi và Mẫn Mẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về thần 


Trang 1.374/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


miếu trong các tư liệu lịch sử. Chúng tôi đang chỉnh lý sắp xếp và lập biên niên sử Bạc Ba La 
thần miếu, đã đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi, không bao lâu nữa sẽ phát cho mỗi thành viên 
mới một bản, để mọi người biết chúng ta cần phải tìm kiếm thứ gì. Giờ tôi chỉ có thể cho các 
cậu biết thái độ của các nước trên thế giới đối với Bạc Ba La thần miếu trong thời kỳ Thế chiến 
II thôi, hoặc cũng có thể nói là, thái độ biểu hiện đối với Tây Tạng cũng được, có hứng thú muốn 
nghe không? " 


Trương Lập và Nhạc Dương gật gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba đổi giọng, lấu làm hứng chí nói: "Lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên hai nước 
Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng HM giết hết tất cả người Anh, đồng thời để lại 
một bộ phận người Đức ở Tây Tạng, chúng ta có thể suụ đoán, trong cả quá trình Thế chiến II, 
bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng, thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi 
sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người thâm nhập Tây Tạng như thế nào. 


Năm 1941, nước Đức gặp phải một trận thảm bại xưa nay chưa từng có, tổn thất khoảng 
500.000 binh sĩ dạn dày kinh nghiệm, 1.300 xe tăng, 2.500 khẩu pháo trong trận Moscou. 
Trong chiến dịch Stalingrad còn có khoảng 1.000.000 quân Đức phải chịu đựng mùa đông lạnh 
giá đói khát. Khi mới bắt đầu tấn công, không ai có thể dự đoán cục diện này sẽ xảy ra. Hitler 
nổi giận lôi đình, cả bộ tham mưu của ông ta cũng không nghĩ ra được phương sách nào, chỉ có 
thể hụ vọng ông trời ban kỳ tích. 


Các quan chức cấp cao của đảng Quốc xã nôn nóng muốn xoay chuyển cục diện trên chiến 
trường đã nghĩ đủ cách, có người đi cầu sự giúp đỡ của chiêm tinh thuật, có người làm phép phù 
thủy, Himmler cũng tích cực dự trù kế hoạch vì ngày mai tươi sáng của Đế chế thứ ba. Điều đầu 
tiên ông ta nghĩ đến chính là "trục trung tâm địa cầu" của Tây Tạng chúng ta. Chính vì vậu 
Himmler đã đến xin gặp Hitler, bí mật hội đàm sáu tiếng đồng hồ, đệ trình lên nhà độc tài một 
bản báo cáo dàu hơn 2.000 trang, nghe nói trong đó còn có một tấm bản đồ đánh dấu vị trí suụ 
đoán của Shambhala. Hitler đã trả lời rằng, phải lập tức tiến hành, tiến hành một cách trọng 
điểm kế hoạch này. 


Himmler bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Tây Tạng lần thứ hai. Ông ta tuyển lựa trong 
Hiệp hội Di sản Tổ tiên của mình đủ các loại kỳ nhân dị sĩ, đưa họ tới Tây Tạng qua nhiều 
đường khác nhau, hụ vọng sử dụng năng lực kỳ dị của họ để phát hiện lối vào Shambhala, nhưng 
đám người đó hầu hết là lũ lừa gạt đường phố, làm sao có thể cung cấp nổi thông tin gì hữu 
dụng, thành thử kế hoạch này cứ thế bị kéo dài suốt một thời gian. 


Đến năm 1943, tình hình trên chiến trường chuyển biến xấu hết sức nghiêm trọng, một bộ 
phận sĩ quan trong nước cũng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác chán ghét chiến tranh, Hitler liền hạ 
lệnh, nhất thiết phải tìm được Shambhala, thay đổi trục trung tâm địa cầu, thay đổi vận mệnh 
của Đế chế thứ ba. Trước cơn giận dữ của Quốc trưởng, Himmler vội vàng thành lập một đội 
cảm tử, dự định để họ leo lên khảo sát những ngọn núi tuyết con người chưa từng chinh phục ở 
vùng Tây Tạng. 


Quân đội Đức lần này đã huy động tất cả các chuyên gia leo núi có kinh nghiệm của cả nước, 
cầm đầu nhóm là một người tên Halle từng đoạt quán quân cuộc thi leo núi Alps. Mục tiêu nhóm 
là hội quân với các lính Đức đang đồn trú ở Tây Tạng, sau đó tiến vào khu vực không người trên 
núi tuyết để tìm kiếm Shambhala, nhưng nhóm chuyên gia do Halle dẫn đầu ấy không thể vượt 


Trang 1.375/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


qua được vùng kiểm soát của quân Anh trên đất Ấn Độ, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Quân Anh 
thu được một lượng lớn tài liệu, tuy không phá được mật mã và dịch sang tiếng Anh, nhưng 
chính phủ Anh cũng đã lập tức biết mục đích của toán quân Đức này. Cục tình báo Anh MI6 đã 
đưa ra một phương án ứng phó, tạo cơ hội để Halle đào tấu, sau đó bí mật theo dõi, hụ vọng có 
thể thông qua người này để phát hiện nhóm quân Đức đóng ở Tây Tạng, từ đó nhắm đến 
Shambhala. Để bọn Halle không nghi ngờ, bọn họ còn cố ú tăng cường cai quản, khiến mấy lần 
vượt ngục trước của đám người Đức đều không thành công, sau đó mới cố ý sơ hở, khiến bọn 
Halle tưởng rằng mình phải khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Nhưng sự việc này lại bị tình 
báo Đức tiềm phục ở Tây Tạng dò la được, thành ra phía Đức cũng lập tức đối phó, mật báo với 
Halle, để bọn họ cứ đi lòng vòng không mục đích ở Tây Tạng, khiến nhân viên tình báo Anh 
không biết đâu mà lần. 


Tài liệu chúng ta có trong tay, chính là điện báo mà cơ quan tình báo Đức chặn được, từ đó họ 
biết được thông tin phía Anh đã bắt sống cả nhóm Hialle và thu được một lượng lớn tư liệu, để có 
phản ứng trước đối sách của nước Anh. Vì vậy Halle không tìm thấy căn cứ của quân Đức ở Tâu 
Tạng, người Anh cũng không thể tìm được Shambhala, nhưng quân Đức đồn trú ở Tây Tạng có 
đến được Shambhala hay không, nội dung tài liệu của chúng ta lại không nhắc đến, có lẽ phần 
này đã bị phía Mỹ lấy mất rồi. Sự thực là, trong Thế chiến II, hai nước Anh và Đức đã chiến đấu 
đến một mất một còn, sức cùng lực kiệt, mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm 
Shambhala hay Shangri- la, ngược lại, kẻ đắc lợi thực sự lại là Liên Xô và Mụ. Sau chiến tranh, 
bọn họ không những chia phần toàn bộ thông tin tình báo của quân Đức, mà cả trước và trong 
Thế chiến II, hai siêu cường này cũng chưa từng bỏ qua ú định tìm kiếm Shambhala. 


Kò thực, thời điểm Liên Xô bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chỉ sau có Anh, Pháp. Từ 
năm 1870, nhà địa lý học lừng danh người Nga Nikolai Mikhailovich Przhevalsky đã biết thông 
tin về kho báu của Morton Stanleu, lập tức nêu khẩu hiệu "muốn hiểu Tây Tạng, phải đến Tây 
Tạng". Ông ta cũng trở thành người Nga đầu tiên tiến vào vùng đất nàu. Chúng ta không rõ ông 
ta đã đến những nơi nào, nhưng theo tài liệu tìm được, ông này rất không được hoan nghênh ở 
Tâu Tạng, có lẽ là do ảnh hưởng tiêu cực của nước Anh và Morton Stanlev thời bấu giờ. Nikolai 
Mikhailovich Przhevalsku còn chưa đến được Lhasa thì đã bị trục xuất rồi. Nhưng ông ta vẫn 
không bỏ cuộc, mấy lần qua nhiều đường khác nhau tìm cáchtiến vào thám hiểm Tây Tạng, cuối 
cùng đã chết trên đường xâm nhập vùng đất của chúng ta. Nhưng cái chết của Nikolai 
Mikhailovich Przhevalsky không hề chấm dứt hoạt động thăm dò Tây Tạng của nước Nga, mà 
tiếp đó Piotr Kozlov đã lập đội thám hiểm, xâm nhập thành công Tây Tạng, tiến hành rất nhiều 
hoạt động thám hiểm, rồi còn viết lại thành sách các trải nghiệm của mình, đặt nhan đề là Cuộc 
thám hiểm Tây Tạng. Từ sau đó trở đi, vô số người Nga đã theo bước tiền nhân bắt đầu nghiên 
cứu Tây Tạng. Vậy là, từ trước khi kho báu của Morton Stanley lộ ra, vùng đất Tây Tạng gần 
như ít ai chú ú đến ấu đã bắt đầu có mỗi lúc một nhiều bóng người Nga xuất hiện. 


Nghiên cứu của Nga về Tây Tạng rất sâu sắc, rất tường tận, mấu chốt ở chỗ mỗi lần các nhà 
thám hiểm người Nga vào đất Tạng, đều có một phát hiện gì đó. Họ đã mang đi rất nhiều kinh 
văn, quyển trục cổ, vàng bạc châu báu, tượng đá... và cũng xuất bản rất nhiều sách về Tây Tạng. 
Tâu Tạng và Lạt Ma, Người hành hương Phật giáo ở Thánh địa Tây Tạng, Nhật kú du lịch Tây 
Tạng, Tượng Di lặc ở kim điện La Bốc Lăng... đều là về thám hiểm Tây Tạng cả, hơn nữa còn 
toàn đề cập đến các phát hiện chùa miếu hoang phế, kinh văn cổ, vàng bạc châu báu. Những 
cuốn sách ấu đã thu hút thêm càng nhiều người Nga khác đến Tây Tạng thám hiểm, hoặc nói 
chính xác hơn là đến Tây Tạng tìm báu vật. Đương nhiên, tất cả đều ngấm ngầm có một mục 


Trang 1.376/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiêu chung... tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu! 


Đến thời kỳ Liên bang Xô viết, người Nga đã thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu Tâu 
Tạng, tên gọi đầu đủ là "Phòng nghiên cứu Ấn- Tạng thuộc phân viện Leningrad của Viện Đông 
Phương học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô". Bề ngoài, cơ quan này chuyên nghiên 
cứu khu vực nói tiếng Tạng ở hai triển dãy Himalaua, bao gồm chế độ tôn giáo, phong thổ nhân 
tình, kiến trúc tự viện, đời sống của tăng lữ, sự chia rẽ của các giáo phái ở Tây Tạng, nhưng thực 
chất hướng nghiên cứu chính của họ lại là những khoảng trống trong lịch sử Tâu Tạng, hành 
trình tiến vào Tây Tạng của Morton Stanley, khả năng tồn tại một nền văn minh thất lạc hoặc 
văn minh tiền sử trong những khu vực không người thuộcdãu Himalava. 


Sau năm 1922, Liên Xô đã nhiều lần đưa điệp viên vào Tâu Tạng, một mặt đút lót mua chuộc 
quý tộc địa phương, bố thí quyên tặng chùa chiền miếu mạo, mặt khác lấy danh nghĩa đo đạc 
thăm dò, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. 


Ở thời điểm quan trọng nhất của Thế chiến ÏlÏ, trong cuộc tấn công Berlin, cũng là các sĩ quan 
thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô xông vào tòa nhà đế quốc trước. Bọn họ đã phát hiện ở đâu một thi 
thể lạt ma Tây Tạng, cũng có ú kiến cho rằng đó không phải thi thể. Tình hình cụ thể lúc ấy như 
thế nào không ai biết được, nhưng có thể khẳng định, người Nga đã lấy được rất nhiều tài liệu 
trong tòa nhà này, số lượng chúng ta đang nắm trong tay đây so với đó chỉ là một phần rất nhỏ. 


Còn nữa, trong cả thời kỳ Nga Xô, không thể không nhắc đến gia tộc này, gia tộc Borovsku. 
Đây là thông tin từ phía pháp sư Tháp Tâu. Ông tổ của gia tộc này là Roman Borovsku từng 
theo Nikolai Mikhailovich Przhevalsku và Piotr Kozlov đến Tây Tạng thám hiểm, con cháu đời 
sau của gia tộc cũng không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Tạng và Bạc Ba La thần miếu, 
hiển nhiên là họ đã đi xa hơn những người Nga khác rất nhiều. Thời kỳ Cách mạng Tháng 
Mười, gia tộc Borovsku di cư sang châu Âu, cháu đời thứ tư của Roman Borovsku từng theo học 
rất nhiều nhà Tây Tạng học và Hán học nổi tiếng ở Paris, London, ngoài ra còn sang Mỹ học 
nữa. Năm 1923, ông ta và cha mình đã đến La Khắc, Hòa Điền, Liên Xô, Mông Cổ, rồi lại từ 
Tây Tạng đến Sikkim, trải qua năm năm, khai quật được rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, nghe 
nói còn phát hiện được một ngôi đền của Bản giáo bỏ hoang ở gần Hắc Hà, lấy được hai kinh 
Đan Châu Nhĩ và Cam Châu Nhĩ 1 hoàn chỉnh của Bản giáo, và vô số thanga. Sau nàu ông ta 
viết một cuốn sách, giới thiệu rất tỉ mỉ dấu tích lịch sử của Bản giáo Tâu Tạng. Borovsku rất tỉnh, 
ông ta biết lịch sử Tây Tạng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống, và thời đó có rất nhiều người 
nghiên cứu lịch sử Tây Tạng, gần như cực khó để có được những khám phá đặc biệt, vì vậu, ông 
ta chuyển hướng, chuyên nghiên cứu các bức thanga cổ đại và tượng Phật, bích họa trong các 
chùa chiên, hòng tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Về điểm này, Borovskụ rất giống 
với Giuseppe Tucci. " 


Đến đó Mẫn Mẫn liền lên tiếng bổ sung: "Giuseppe Tucci là nhà thám hiểm người Italia, chuyên 
nghiên cứu các đồ trang sức kim loại của Tây Tạng, đặc biệt là Thiên thiết, Thiên châu để tìm ra 
đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Giuseppe Tucci kiên trì cho rằng, Thiên thiết và Thiên 
châu cùng những trang sức bằng kim loại khác, đều có khả năng là đồ vật của thời đại bị trống 
trong lịch sử ấy lưu lại. Từ những món trang sức ấy, rất có thể sẽ tìm ra đầu mối đưa ta đến với 
Bạc Ba La thần miếu." 


Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: "Một phần các tài liệu của gia tộc Borovskw đã trở về Liên Xô, một 
phần khác có lẽ đã lưu lạc đến Mụ. Có thể nói, Mỹ là siêu cường biết đến Bạc Ba La thần miếu 


Trang 1.377/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chậm nhất, vì khoảng cách giữa Mỹ và Tây Tạng xa nhất, hơn nữa các nước kia đều tiến hành 
tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu một cách vô cùng bí mật. Nhưng mức độ coi trọng của người Mỹ 
với Bạc Ba La thần miếu có thể nói là vượt xa so với các nước Anh, Nga, Đức, mà bản thân họ 
còn rất nhanh nhạy, hiệu suất làm việc cực cao. Năm 1939, họ mới biết thông tin về Bạc Ba La 
thần miếu, ngay cuối năm ấy, đã thành lập một cơ quan tình báo chuyên trách khu vực Tây 
Tạng, do người đứng đầu bộ phận Phân tích Chiến lược châu Âu thời bấy giờ, cũng là người sau 
này được xưng tụng là cha đẻ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), William .Joseph Donovan 
trực tiếp phụ trách. Cuối năm 1942, chính vào thời điểm nước Đức đang tích cực chuẩn bị tiến 
vào Tây Tạng lần thứ hai, William Donovan mặc dù bộn bề công việc vẫn không thể không tách 
một phần nhân lực để nghiên cứu tất cả các thông tin liên quan đến Tây Tạng. Người Mỹ tinh 
ranh hơn người Anh, họ không tiếp xúc thẳng với bọn Halle, và cũng biết nước Anh chiếm ưu 
thế ở khu vực Ấn Độ. Cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng thời cơ chính phủ Quốc dân Trung Quốc 
đang muốn xây dựng một con đường nối liền Trung- Ấn xuyên Tây Tạng để tiện vận chuuển vật 
tư chiến lược, phái đi một nhóm đặc công ưu tú xâm nhập Tây Tạng, tiến hành tiếp xúc bí mật 
với các quý tộc Tây Tạng cũng như nhiều thế lực khác tại địa phương, hòng phát hiện Shangri- 
la trước người Đức một bước. 


Ngoài mấy nước lớn nói trên, cả Pháp, Ý, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng ào ào tiến về 
Tây Tạng. Trong Thế chiến II, tất cả đều phái gián điệp đến đây. Người ngoại quốc ăn mặc đủ 
kiểu, nói đủ loại khẩu âm khác nhau đi đi lại lại trên đường, Lhasa lúc bấy giờ thật chẳng khác gì 
một đô thị quốc tế lớn cả. Nhưng cũng không một người dân Tạng nào biết được, đám người 
nước ngoài qua lại tấp nập ấy rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì." 


Chú Thích 


—TTTTrnnaraaanm 


1.Phiên âm tiếng Tạng: Bstan- hl gyur và Bkahl - hl gvu, là hai bộ thuộc Tây Tạng Đại Tạng Kinh, hay còn gọi là 
Chính Tạng và Phó Tạng (hoặc Tạp Tạng). 


Trang 1.378/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 27 - Ba Nghi Vấn Lỡn 


Sau một thoáng trầm ngâm, Nhạc Dương lên tiếng: "Cường Ba thiếu gia, tôi có một nghi vấn. 
Nếu như nói, những đoàn thám hiểm đó đều lấu tiền làm mục đích, nên mới bất chấp tính mạng 
để đi tìm Bạc Ba La thần miếu thì tôi còn lú giải được. Nhưng cả một đất nước, đặc biệt là những 
cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô... tại sao lại hứng thú với Bạc Ba La thần miếu đến thế 
chứ, e rằng không chỉ vì kho báu và văn vật thôi đúng không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Tôi hiểu ý cậu, hành vi của những quốc gia này đúng là khiến 
người ta rất khó hiểu, nhưng sự thực lịch sử là như thế. Chúng ta đều biết, Tâu Tạng trước nau 
vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc, vẫn luôn tồn tại lặng lẽ âm thầm trên cao nguyên Thanh Tạng 
từ bao đời nay. Trước khi Morton Stanlev tới Tây Tạng, gần như không có lấy một người ngoại 
quốc nào đặt chân lên vùng đất này, nhưng từ sau khi ông ta lan truyền thông tin về Bạc Ba La 
thần miếu, dường như chỉ trong một đêm, Tây Tạng đã trở thành tiêu điểm chú ú của toàn thế 
giới. Những quốc gia kia, mặc dù cách xa Tây Tạng bao nhiêu, mặc dù thực lực đến đâu, lãnh 
thổ cương vực lớn nhường nào, cơ hồ đều muốn lấy Tây Tạng bỏ vào túi mình cả vậy." 


Giáo sư Phương Tân tiếp lời Trác Mộc Cường Ba: "Kỳ thực, theo chúng tôi lú giải thì thế nà, 
đoàn thám hiểm là một nhóm nhỏ, tìm thấy một kho tàng, là đủ cho mười mấy con người ăn no 
mặc ấm cả đời, người ta có thể vì thế mà bất chấp đem tính mạng mình ra mạo hiểm. Còn đất 
nước, là một tập thể rất lớn, nếu phát hiện ra một kho tàng lớn, đủ để một đất nước ăn mấu 
chục năm, tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Thực ra, chúng ta đều biết Bạc Ba 
La thần miếu là một kho báu lớn, nhưng rốt cuộc là nó lớn như thế nào? Về điểm này, trước tiên 
phải làm rõ xem Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho điều gì đã. Xét theo nghĩa hẹp, Bạc Ba 
La thần miếu tượng trưng cho toàn bộ tài sản của vương triều cường thịnh nhất của Hán tộc 
trong lịch sử, triều đại nhà Đường, cùng với vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử người 
Tạng, Thổ Phôn! Nhớ kỹ, cường thịnh ở đâu không đơn thuần chỉ thực lực quân sự của nó, mà 
là chỉ trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn thuật số... đều ở 
thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn bao gồm những thành quả khoa học kỹ thuật đã bị lấp chìm trong 
lịch sử, đến cả người ngày nay cũng không thể nào đạt tới. Xét trên nghĩa rộng, còn phải kể đến 
cả những quốc gia tiến cống cho Đại Đường, Thổ Phỏn nữa. Bạc Ba La thần miếu có thể coi là 
kho báu tích lũy tài sản của toàn bộ châu Á trong thời kỳ lịch sử ấu. Chỉ riêng về giá trị văn vật 
lịch sử thôi, với những tài liệu chúng ta nắm trong tay, cũng có thể khẳng định nó đáng giá 
ngang một trăm vườn Viên Minh. Mà theo con số thống kê, các văn vật bị liên quân tám nước 
cướp đi từ vườn Viên Minh, còn chưa tính những thứ bị phá hủy, tổn hại đã giá trị tương đương 
với tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm rồi. Như thế, mọi người chắc có thể đoán 
được, rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn như thế nào hay chưa? " 


Kết luận của giáo sư Phương Tân khiến Trương Lập và Nhạc Dương đều đờ người ra, chỉ bản 
thần nhầm tính trong đầu xem "một trăm lần vườn Viên Minh" là khái niệm như thế nào. 


Giáo sư Phương Tân quay sang phía Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba à, tôi có một chút kiến 
nghị với cậu. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vâng." 


Trang 1.379/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư liền nói: "Mấy ngày trước Mẫn Mẫn có cho tôi xem biên niên sử về Bạc Ba La thần 
miếu mà hai người chỉnh lý và sắp xếp. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, các tư liệu mà cậu tra tìm, 
quy nạp tổng kết đều là đi sâu vào chỉ tiết hơn những tài liệu trước đây chúng ta tập hợp được. 
Kỳ thực... nói thế nào nhỉ, cậu vẫn là cứ chỉ xoay quanh phạm trù tư liệu lịch sử để tìm kiếm đầu 
mối vẻ Bạc Ba La thần miếu, vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng luấn quấn của những người đi 
trước. Những tài liệu mà cậu có được hôm nay, e rằng có tường tận đến mấy cũng không thể 
hơn được các chuwên gia đã dùi mài nghiên cứu suốt mấy chục năm. Muốn phát hiện ra đầu mối 
mới, cần phải học theo Borovsky hay Tucci, cần phải tìm ra con đường người khác chưa đi qua." 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, hỏi tiếp: "Thầy giáo, có thể nói kỹ hơn một chút được không? 
Tôi vẫn chưa hiểu lắm." 


Giáo sư Phương Tân cười đáp: "Cậu cần học theo Morton Stanlev, bắt tau từ câu chuyện thần 
thoại còn lưu truyền đến ngày nay, vẫn chưa có sử liệu xác nhận tính chân thực, chẳng hạn như 
cuốn Ninh Mã cổ kinh chép rất nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu, ngoài ra 
còn có truyền thuyết về Shangri- la lưu hành rất rộng rãi ở Tây Tạng. Những truyền thuyết đó dù 
sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn 
ngheđược. ` 


Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng hỏi: "Việc này... có tác dụng không? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Muốn có phát hiện mang tính đột phá dựa trên nền tảng của người đi 
trước, cần phải tìm được điểm có thể đột phá. Tôi có thể cho cậu một con đường. Kiểu gì chúng 
ta cũng không có cách nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ trong tay, 
chẳng hạn như là thư từ qua lại giữa Morton Stanleu và bạn bè ông ta, nhật ký, tự truyện..., nên 
phải đi đường vòng xa hơn một chút. Thứ nhất, là thông qua các truyền thuyết lịch sử có liên 
quan đến Shangri- la; thứ hai, điều tra xem người Đức tìm kiếm gì ở Tây Tạng, nói không chừng 
đầu mối nàu cũng có thể cho ta một số tư liệu; thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Mava; 
thứ tư, đi sâu vào tìm hiểu thôn Công Bố, nếu cậu cảm thấy khó khăn, có thể đợi pháp sư Á La 
trở về rồi mới liên lạc với họ cũng được." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Những điều thầu giáo nói cũng rất có lú, nếu 
không khám phá được gì từ các tư liệu lịch sử, chuyển sang tìm kiếm những nghỉ án lịch sử trong 
truyện cổ tích, thần thoại, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. 


Chợt nghe Mẫn Mẫn nói khẽ: "Thực ra, chỉ cần chúng ta có thể giải được ba nghi vấn lớn..." 
"Ba nghi vấn lớn? " Trương Lập ngạc nhiên thốt lên. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừm, đúng thế. Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích tất cả các tài 
liệu hiện có trong tay, phát hiện ra có ba vấn để không thể nào giải thích nổi. Có lẽ đây chính là 
mấu chốt của việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Vấn đề thứ nhất, là nguyên nhân thực sự của 
việc Đạo quân Ánh sáng biến mất một cách thần bí." 


Nhạc Dương và Trương Lập đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba 
nói: "Với số tài liệu chúng ta đang có, thông tin về bộ tộc Qua Ba và Đạo quân Ánh sáng rất ít 
ỏi, có thể nói họ còn thần bí hơn cả Bạc Ba La thần miếu nữa. Là người tạo ra Bạc Ba La thần 
miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử, lựa chọn biến mất tập thể như 
thế, quả thực là một việc khiến người ta khó mà hiểu nổi. Lẽ nào chỉ vì để bảo vệ bảo vật trong 


Trang 1.380/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tứ Phương miếu không bị cuộc chiến Diệt Phật phá hoại mà họ phải chọn cách toàn quân bí 
mật hộ tống di chuyển hay sao? Giải thích như vậy thực là có hơi quá khiên cưỡng, còn vô số 
xương cốt trong Đảo Huyền Không tự rốt cuộc là thế nào, hơn một nghìn năm trước đã xảy ra 
chuyện gì đến nỗi đạo quân mạnh mẽ nhất đó phải chọn lựa như thế? " 


Nhạc Dương "phì" ra một tiếng, vấn đề này, đúng là không thể dựa vào trí tưởng tượng hay khả 
năng suy đoán mà đưa ra đáp án được. 


Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba lại nói tiếp: "Vấn đề thứ hai, là hành vi của sứ giả Cổ Cách, đặc 
biệt dựa vào nội dung Cổ cách kim thư đã được các chuyên gia dịch ra, có thể thấy rằng ban đầu 
vị sứ giả này dự định giao ba món tín vật cho ba người khác nhau. Thế nhưng, nguyên nhân gì 
đã khiến ông ta đột nhiên đổi ú, tách hai tín vật còn lại ra, đặt ở hai nơi xa xăm tít tắp? Ông ta 
đến châu Mỹ làm những gì? Tín vật đã giao cho người khác ấy rốt cuộc là thứ gì? " 


Nhạc Dương lại "phì" thêm một tiếng nữa. 
"Còn vấn đề thứ ba là gì vậy? " Trương Lập nôn nóng hỏi. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vấn để thứ ba, tổ chức của chúng ta vốn chỉ là một nhóm nhỏ không 
đáng nhắc đến, tại sao một nhân vật thế lực mạnh như Merkin lại bám chặt không buông, đặc 
biệt là trước khi thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Điều này chứng tỏ hành động của chúng ta trước 
nay không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chú ý đến, vì vậu, sự 
quan tâm đặc biệt của Merkin dành cho chúng ta, không thể không đặt một dấu chấm hỏi? Có 
điều, đến giờ vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi." 


Giáo sư Phương Tân cải chính: "Giải quyết được một phần thôi, thực ra chuyện về gia tộc 
Merkin vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm. Trước tiên, nếu có thông tin về Bạc Ba La thần miếu 
từ các tài liệu ở Mawa, tại sao bọn họ cứ nhất định phải rêu rao rằng thần miếu là tài sản thuộc 
về mình? Người đầu tiên sở hữu các tài liệu lịch sử của Mava cũng không phải tên Merkin, mà là 
Landa. Còn nữa, sau khi Ben Merkin xuất hiện, một loạt hành vi của hắn khiến người ta cảm 
thấy rất kỳ lạ, hắn đã bắt cóc người Qua Ba điên ở Mông Hà rồi, tại sao vẫn còn đeo bám 
Cường Ba cậu làm gì? Ở châu Mỹ, tại sao lũ buôn ma túy và cả quân du kích lại hứng thú với các 
cậu như vậy, có phải là do Merkin sắp xếp hay không? Tên thao thú sư đột nhiên xuất hiện kia, 
liệu có phải do ú đồ của Merkin hau không? Hắn làm vậy có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời 
gian các cậu tìm thấu Bạch thành thôi hay sao? Hay là để tiêu diệt nhóm của các cậu ở châu 
Mỹ? Còn ở Đảo Huyền Không tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn nữa. Hắn tốn bao nhiêu 
công sức như vậy, chỉ là để dùng một tấm bản đồ giả hòng khiến chúng ta đi sai đường thôi ư? 
Hơn nữa, từ những lời kể của dân làng Công Bố về Merkin, chính xác là hắn có biết đến sự tổn 
tại của Đảo Huyền Không tự, hắn và bọn chúng ta, đều đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. 
Ngoài ra, thân phận Thánh sứ kia của hắn nữa, có thể nói chỉ là một sự trùng hợp thôi, phải 
không? Còn cả lần cuối cùng chúng ta đi núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc..." Giáo sư Phương Tân 
ngưng lại giây lát, rồi tiếp: "Cũng không hiểu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa." 


Trác Mộc Cường Ba cười đáp: "E là không có khả năng này đâu, hắn cố tình nhả tấm bản đồ giả 
ra, chắc chắn là đã đến nơi ấy rồi, giờ theo chúng ta nữa phỏng ích gì chứ? " 


Giáo sư Phương Tân trầm ngâm lắc đầu: "Chưa chắc, nói không chừng hắn cũng tin tấm bản đồ 
đó là chìa khóa để tìm ra Bạc Ba La thần miếu, tự hắn không tìm được, nên mới cố ú trao lại 
cho chúng ta, để chúng ta đi thử vận may, rồi lại theo dõi. Đâu cũng là một khả năng." 


Trang 1.381/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nhận thấy trong ánh mắt thầy giáo mình thấp thoáng vẻ ưu tư, như đang 
che giấu điều gì đó, là gì nhỉ? Tại sao thầy giáo lại khẳng định Merkin theo dõi bọn gã như thế? 


Mẫn Mẫn nói: "Được rồi, hôm nay mọi người cũng nói nhiều quá rồi, chỉ bằng nghỉ ngơi một 
chút đã." 


Trương Lập lập tức duỗi đờ người ra ghế: "Đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày hôm nay đã mộệt lử ra 
rồi." 


Giáo sư Phương Tân cũng gật đầu: "Cũng được, hôm nay tới đây thôi, các cậu đi nghỉ đi, tôi còn 
phải chỉnh lú nốt các tài liệu mới gửi về." 


Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày, hôm sau trở về trại huấn luyện, đồng thời 
mang khoe cả các tài liệu mới nhất do bọn Trác Mộc Cường Ba phát hiện. Nhạc Dương báo cáo 
các thông tin nghe được với Lữ Cánh Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đã biết rồi, nhưng 
trong lòng thì lấy làm kinh hãi và chấn động. Cô không thể ngờ, một tên Merkin mà lại ẩn chứa 
biết bao bí mật đến vậy, nếu không phải có đống tài liệu người Đức thu thập được trong Thế 
chiến II ấy, thật khó lòng truy được bí mật gia tộc của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nhớ lại 
tình cảnh lúc mình mới nhận nhiệm vunàu... 


"Cánh Nam, cô thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Cô muốn đích thân dẫn dắt đội ngũ ấy hả? Bọn họ là 
một đám tau ngang không biết gì cả đâu đấu, để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Cô đi, 
chẳng phải là lấu đại pháo đi bắn muỗi hay sao? " 


“Tin vào năng lực của tôi đi, trong vòng nửa năm tôi sẽ huấn luyện nhóm người đó thành một 
đội thám hiểm đủ tiêuchuẩn." 


"Nếu cô nhất quuết muốn đi, vậu thì dẫn theo tổ chuyên gia có phải tốt hơn không? " 


"Không, tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt Cổ cách kim thư với chúng ta, nhưng hắn ta che 
giấu thân phận rất giỏi, những gì tôi điều tra được về hắn toàn là từ các tài liệu công khai cả. 
Ngoài việc biết tên thật của hắn là Merkin, mọi chuyện khác chúng ta hoàn toàn không nắm 
được chút gì. Hơn nữa tôi phát hiện, hắn đã theo dấu kim thư đến tận Tây Tạng, nguyên nhân 
gì khiến hắn ta tốn bao công sức, nhất định phải có bằng được cuốn Cổ cách kim thư ấy như 
vậy? Chúng ta không thể không để phòng, có khả năng hắn là thám tử của một tổ chức lớn nào 
đó ở hải ngoại phái đến cũng không chừng." 


"Thám tử? Ha ha, làm gì có tổ chức nào phái đi một thám tử ưu tú như vậy được chứ? Tôi đoán, 
có khả năng hắn ta là thủ lĩnh của một tổ chức nào đấy. Có lẽ từ một kênh nào đó, hắn biết 
được tầm quan trọng của kim thư, nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Có điều, nói đi thì cũng 
phải nói lại, chuyện này có liên quan gì đến nhóm người nghiệp dư kia chứ? " 


"Theo thông tin tôi nhận từ Tây Tạng, Merkin và nhóm người tôi muốn dẫn dắt kia đã có va 
chạm, mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Có điều, Merkin đã theo dõi người tổ chức 
đội ngũ này đi một mạch đến tận Khả Khả Tây Lý. Hắn bỏ cả theo dấu kim thư mà đuổi theo 
người này, nhất định là đã phát hiện được điều gì đó, nói không chừng, người tổ chức nhóm 
nghiệp dư này đang nắm trong tau bí mật gì đó mà cả chúng ta cũng không biết. Sự việc lại thật 
trùng hợp, bọn họ cũng vừa báo cáo lên, thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Vì vậy, tôi đi là tết nhất 
rồi. Cá nhân tôi cho rằng, ngoài tôi ra, người khác không thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp 


Trang 1.382/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dư như vậy đối đầu với Merkin đâu." 
“Thật sự chỉ là như vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân gì khác nữa à? ” 


"Đúng vậy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ một chút, nhất định tôi sẽ điều tra ra bí mật phía sau tên 
Merkin này." 


"Ưm... được rồi." 
"Cám ơn, tôi nợ anh một lần nhé..." 
Một tuần sau, thị trấn Tobemori, nước Anh. 


Merkin dựa hắn người nghỉ ngơi trong chiếc sofa bằng nhung đỏ dát vàng phỏng theo phong 
cách cung đình châu Âu, một con báo đen cuộn tròn trên đùi như con mèo con lười nhác. Bức 
tường sau lưng y treo một bức sơn dầu khổng lỏ, ngọn đèn treo bằng pha lê tỏa ra những tia 
sáng chói mắt rực rỡ trong phòng khách hoa lệ. 


Max bước trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ 
mình lúc này giống như một bậc quân chủ uy nghiêm, bất cứ loài dã thú hung tàn đáng sợ nào, 
trước mặt ụ cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quụ phục. Max vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn 
bước vào tòa nhà như cung điện này, lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ ấy, cảm 
giác như thể bước vào Thánh đường của Giáo hoàng, hắn không sao tự chủ được đã quò xuống 
bái lạu. 


"Ông chủ, cái đĩa cứng ấu đã bắt đầu lên đường rồi." 
"Ưm." Merkin vuốt ve tai con báo đen, nói: "Không ai nghi ngờ chứ? " 


Max nói: "Không, người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt, chúng ta đã tạo ra ba lần hỗn 
loạn trong toàn bộ quá trình ấy, hiện giờ các tổ chức đó đều hết sức tin tưởng rằng người kia vì 
thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ đĩa cứng. Vì cái đĩa cứng đó mà có mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu 
diệt rồi. Theo tôi, chẳng mấy nữa, cái đám dám liều mạng tranh đoạt tư liệu về Bạc Ba La thần 
miếu với ông chủ ắt sẽ loạn lên thành một đống lộn xộn cho xem.” 


Merkin kéo đuôi con báo đen, quấn thành từng vòng từng vòng trên ngón tay mình: "Không, chỉ 
có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi, ngoài ra vẫn còn mấy đám thế lực rất lớn, quá nửa là ổ đĩa 
cứng ấy sẽ bị bọn chúng cướp vào ta." 


"Ông chủ, thực tôi không hiểu nổi, cái ổ đĩa cứng ở trong tau chúng ta chẳng phải là tốt hơn sao, 
tại sao cứ phải giả bộ để các tổ chức bên ngoài cướp đi làm gì thế? Những đầu mối của bọn 
chúng vốn đã bị đứt đoạn từ lâu rồi, không thể tiến lên được nữa, giờ cho chúng cái ổ đĩa ấu, 
chẳng phải là khiến cho chúng cũng biết nhiều như chúng ta rồi hay sao? " Max làm ra vẻ vắt óc 
suy nghĩ lung lắm. 


Merkin cười nhe răng, nói: "Không, mày tưởng cái ổ đĩa cứng bị ăn trộm ra ấu thực sự là toàn bộ 
tư liệu bọn Trác Mộc Cường Ba quay chụp lại được hay sao? Mày tưởng rằng kẻ kia thực sự 
muốn hợp tác với chúng ta đấy à? " 


Max nói: "Lẽ nào không phải? Nhưng mà, đến cả nhiệm vụ như ăn trộm đĩa cứng hắn cũng mạo 
hiểm thực hiện được rồi còn gì, ông chủ? " 


Trang 1.383/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vẻ mặt Merkin như cười mà không phải cười: "Rất nhiều đoạn phim trong ổ đĩa cứng ấu đã được 
xử lý cắt cúp, chỉ có điều, bọn chúng làm rất khéo léo. Vì toàn bộ được quay trong lúc nguy cơ 
bốn bẻ trùng trùng điệp điệp, nên những thước phim vốn đã chẳng hoàn chỉnh gì rồi, cứ thẳng 
tay cắt hết những đoạn quan trọng nhất đi, những kẻ chưa từng thấy các cảnh tượng đó bao giờ 
tuyệt đối không thể nhìn ra được sơ hở. Nhưng chúng ta thì khác, hai năm nay chúng ta và bọn 
chúng gần như là đã đi cùng một con đường, đương nhiên tao biết chỗ nào chúng nhất định phải 
quay chụp lại, nhưng trong cái đĩa cứng ấy lại không có. Ngoài ra, cả mớ tài liệu văn bản trong 
ấu cũng chắc chắn không thể nào đầy đủ được. Tao dám cược với mày, chuyện ăn trộm đĩa cứng 
lần này chắc chắn có người trong bọn đã biết, đồng thời còn giúp sức cho hắn hoàn thành 
nhiệm vụ nữa." 


Max vuốt mô hôi lạnh túa ra trên trán, cẩn thận quệt tau vào vạt áo cho sạch, đoạn nói: "Nói, 
nói như vậy, tên đó đúng là muốn giở trò hai mặt? Nhưng... lẽ nào hắn tự nguyện nghiện ma túu 
chứ? " 


Merkin cười khẩy: "Thế có đáng gì, màu đã bao giờ nghe qua chuyện có những kẻ muốn lọt vào 
hàng ngũ địch làm nội gián, mà cam tâm tình nguyện dùng lửa đỏ tự thiêu hủy khuôn mặt, hoặc 
dùng sơn đen tự làm mù hai mắt, nuốt than để biến thành người câm hay chưa? Người Trung 
Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí, vì cái thứ này, dù tự chà đạp bản thân đến mức chẳng bằng 
chó lợn, họ cũng vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng được hết. Hừ hừ, chỉ đáng tiếc, không thể 
dùng trò này với tao được. Thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác, dù là 
hắn có tài năng diễn xuất trời sinh cộng với tố chất tâm lú cực cao, tao cũng không tin. Hừ, 
muốn lợi dụng tao chứ gì, vậy thì để chúng ta lợi dụng lẫn nhauđi, đến cuối cùng, nhất định tao 
sẽ khiến hắn thỏa mãn. Max, mày biết mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián 
điệp là gì không? Chính là để đối phương trước tiên tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của 
phe mình, kẻ nào làm được điểm này trước, kẻ đó sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, kẻ nào có thể 
không tin, tuyệt đối không được tin tưởng." 


Max hưng phấn đến độ bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Vâng... cám... cám ơn ông 
chủ dạy bảo, ông chủ thật là, thật là anh minh, trí tuệ, ông chủ thật đúng là... " 


Merkin hờ hững nựng nịu cằm dưới con báo đen, chán ghét nói: "Đây cũng là những điều các vị 
tiền bối trong gia tộc dạy tao thôi, muốn chơi trò chiến tranh gián điệp hử, vẫn chưa kẻ nào dễ 
dàng qua được mắt tao đâu, ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn là ngụy trang, nhất định vẫn 
có sơ hở, mày nói có đúng không, Max? " 


Nhìn Merkin cười vui vẻ, Max chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt, hồi lâu sau cũng không thốt 
lên nổi tiếng nào, đột nhiên bỗng sực nghĩ ra một chuyện, bèn ngần ngừ nói: "Ông chủ... lần 
này còn một tin tức nữa, bọn chúng đã phát hiện ra một số bí mật... liên quan... liên quan đến 
gia... gia tộc của ông chủ.” 


"Ùm..." Merkin kéo dài giọng mũi. Max cẩn thận chọn lựa từ ngữ, gắng hết sức thuật lại một 
cách chuẩn xác nhất tin tức hắn nhận được cho Merkin nghe, tuyệt đối không dám gặng hỏi gì 
thêm về bí mật gia tộc của ông chủ 


Trang 1.384/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 28 - Hồi Ức Cỏa Werkin 


Nghe Max nói xong, Merkin cười ha hả, con báo đen trên đùi lườm y một cái, rồi lại vùi đầu ngủ: 
"Mày cảm thấu những thông tin nàu có đáng tin cậu không? " Merkin cười cợt, như thể vừa nghe 
một câu chuyện hết sức nhố nhăng vậu. 


Max nói: "Chuyện này... đây là thông tin vừa mới nhận được, nghe nói là bọn chúng lần ra dấu 
vết từ một tập văn kiện thời Thế chiến II, thoạt nghe thì hình như... hình như..." 


Merkin nói: "Sao tao chưa nghe nói mình có vị tổ tiên nào từng hô phong hoán vũ trong Thế 
chiến II bao giờ nhỉ? Hừm, được rồi, mày ởi điều tra xem, tin tức này rốt cuộc là do tên đó cố Ú 
bịa ra gạt chúng ta, hay là bọn chúng nhận được thông tin giả. Hừ, nói không chừng lại là bọn 
Trác Mộc Cường Ba đó tung hỏa mù cũng nên. Đi đi.” 


Trước lúc ra khỏi phòng, Max có liếc mắt lại, nhưng trên mặt Merkin từ đầu chí cuối vẫn giữ 
nguyên nụ cười giễu cợt ấu, không thể nhìn ra manh mối gì. Mãi đến khi cái bóng của Max ra 
khỏi tắm mắt, Merkin vẫn cứ đờ ra một nụ cười như thế, nét mặt như được đúc từ trong khuôn 
ra vậy. Nhưng trong lòng y lại đã tự hỏi mình không dưới một ngàn lần: "Sao có thể bị tra ra 
được nhỉ? Không, tuyệt đối không thể nào! Các vị tổ tiên đã từng để lại dấu vết như thế trong 
lịch sử hay sao? Họ lẽ ra phải giấu thân phận rất tốt mới đúng chứ. Thế nhưng, tại sao người 
ngoài lại biết được bí mật của gia tộc mình? Tuy chúng vẫn chưa tra ra được chân tướng, nhưng 
mà, nhưng mà chỉ còn một bước nữa thôi! Tuyệt đối không thể nào có chuyện này được. Kẻ nào 
đang giở trò quỷ với ta ư? Ông nội thực sự có để lại một tấm ảnh ư? Không, quyết không thể 
nào có chuyện này được! ” 


Nét mặt Merkin tuy không đổi, nhưng bàn tay y đã bất giác bóp chặt lại, con báo đen đột nhiên 
bị đau, giật bắn mình tỉnh giấc, cổ họng gầm gừ phát ra những âm thanh đe dọa, trợn trừng nhìn 
Merkin, nhe mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt đang rút sâu trong đệm thịt bật xoẹt 
ra. 


Merkin cúi xuống nhìn con báo đen với ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, ánh 
mắt lại chảm chậm hướng về phía xa xa ngoài cửa sổ, để lộ toàn bộ phần cổ họng ra trước nanh 
vuốt của con hung thú. Con báo đen đột nhiên giật thót mình, rút cổ lại, trườn ra khỏi sofa, 
đứng đằng xa ngó về phía ông chủ của nó đầy bất an. Người đàn ông ở trước mắt nó đó, bỗng 
phát ra một thứ mùi thật đáng sợ, thứ mùi ấy khiến nó cảm nhận được nguy cơ, một nguy cơ cực 
kù khủngkhiếp! 


"Cútl " Merkin lạnh lùng hạ lệnh. Con báo đen dường như nghe hiểu được ngữ khí ấu, vội cụp 
đầu, cụp đuôi dông tuốt ra khỏi phòng khách. Merkin đứng lên, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Trên 
bãi cỏ xanh, một câu gỗ dẻ khổng lỏ tựa như chiếc ô lớn xòe rộng tán, gã chậm rãi bước đến 
cửa sổ, cúi người nhìn xuống, dưới tán câu đó có một chiếc bàn đá dáng vẻ cổ phác và bốn chiếc 
ghế băng cũng bằng đá nốt. Bàn đá kiểu đó rất hiếm thấu trong những trang viên kiểu châu Âu 
thế này, nhìn như hình tròn mà không phải tròn, chính giữa còn khắc mười chín đường ngang 
dọc, nghe ông nội y bảo, đó gọi là bàn bát tiên. 


Gió thoảng qua, trong tán cây đại thụ nổi lên âm thanh rì rào, như đưa Merkin trở lại với những 


Trang 1.385/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


năm tháng xưa cũ. 


"Ben, cháu đã bảy tuổi rồi." Ông nội cầm một quân cờ đen đặt xuống mặt bàn cờ dọc ngang chỉ 
chít vết khắc vạch, nếp nhăn trên trán ông già cũng chằng chịt như bàn cờ ấy vậy. 


"Vâng, thưa ngài Merkin." Tam tam tinh. Quân cờ trắng của Ben hạ xuống đầy vững chãi. 


"A, bảy tuổi, bảy tuổi, nhanh quá, nhanh quá." Cờ đen chiếm góc, tả thượng tiểu mục. Nụ cười 
của ông nội trông thật hiền hòa, nhưng trong lòng Ben, cái bóng cao lớn không nói không cười 
kia mới là tượng trưng của sức mạnh. 


Cờ trắng chiếm Tam tam tỉnh, đối kháng trực tiếp với cờ đen. 


"Ông già rồi, sau nàu cái tên Merkin này, sẽ do cháu kế thừa, Ben ạ." Cờ đen tiếp tục tấn công 
bên trái. Cờ trắng thủ biên, Ben không nói gì, nhưng nắm quân cờ trong bàn tay nhỏ xíu đã cọ 
vào nhau phát ra những âm thanh "lách cách”. Merkin, đó không chỉ là một cái tên, đó là một 
biểu trưng. 


Cờ đen tấn công biên. "Có biết tại sao cháu có thể lấy tên Merkin, còn cha cháu thì không 
không? " Ben dè dặt ngắng đầu lên nhìn ông nội, mái tóc vàng óng của ông già đã trở nên lưa 
thưa, chỉ khuôn mặt nhăn nheo vẫn giữ được nguyên những đường nét như đao tạc. 


"Không rõ, thưa ngài Merkin." Cờ trắng thử thâm nhập vào góc dưới bên trái, tấn công điểm 
Tỉnh hậu. 


Thiên nguyên! Thua rồi à? Hay là cố ý? Ben ngạc nhiên nhìn ông nội. Ông già dường như 
không để ú, chỉ điểm đạm nói tiếp: "Ứm, di truyền, là một thứ rất kỳ quái mà cũng rất phức tạp, 
có những lúc cha mẹ sẽ truyền những gene không tốt của mình cho đời sau, nhưng đời sau của 
họ lại có thể loại trừ những gene xấu ấy, chỉ truyền cho con cái mình những gene ưu tú nhất của 
tổ tiên." 


Ben nghĩ ngợi giâu lát, tả hạ đại phi, tốt hơn là cứ để lại một đường lui đã, không để ông nội dồn 
mình vào góc chết. 


Cờ đen thủ biên trái, ông già lại tiếp tục nói: "Ben, cháu có biết không, một người đàn ông, một 
lần có thể phóng ra một trăm triệu con tinh trùng, trừ những con chết quá sớm, những con bị dị 
dạng, cũng còn tới sáu bảy chục triệu con, còn một người đàn bà mỗi lần chỉ có một trứng duụ 
nhất thôi. Quả trứng ấy, chỉ có thể tiếp nhận một con tinh trùng, sau khi con tỉnh trùng đầu tiên 
được trứng tiếp nhận, cánh cửa sinh tồn sẽ đóng lại, chỉ có con tinh trùng kia và trứng kết hợp, 
sẽ biến thành một sinh mạng mới. Bởi vậy, mỗi sinh mạng trên thế gian này đều là có một 
không hai cả, trước khi ra đời, tất cả đều đã trải qua một cuộc đào thải cực kỳ tàn khốc, hoặc là 
phải mạnh nhất, hoặc là phải mau mắn nhất. Ben, cháu cũng đã từng tranh đoạt cơ hội đến với 
thế giới nàu với một trăm triệu kẻ giống như mình, cháu cảm thấy, mình là loại nàovậy? " 


"Mạnh nhất! " Cờ trắng không còn e ngại gì nữa, mạnh mẽ tấn công vào góc bên trái phía dưới 
của cờ đen. 


Lúc này ông già mới ung dung đáp trả một nước. Góc trái phía dưới đó đã bị ba quân cờ trắng 
bao vây theo thế ủ dốc, Ben bất giác bật cười. Ông nội lắc đầu nói: "Đạo của đen và trắng, có 
thể diễn sinh ra vạn sự vạn vật. Môn cờ này, có lẽ chính là môn nghệ thuật có sức tưởng tượng 


Trang 1.386/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cao nhất, đồng thời cũng có tính chất cạnh tranh nhất mà loài người từng phát minh ra, một đen 
một trắng tượng trưng cho có và không. Sau này rồi cháu sẽ hiểu, những người nắm được bí mật 
huyền ảo của có và không, đã phát minh ra được những cỗ máy có thể làm thay đổi cả tương lai 
của thế giới đấu." 


Cờ trắng dũng mãnh tiến công, triển khai tàn sát cờ đen ở góc bàn cờ, cờ đen dường như vẫn 
liên tiếp thoái lui, nhưng lúc nào cũng thoát khỏi vòng vây ở giờ khắc nguy ngập nhất. "Không 
chạy được đâu." Ben thầm nhủ trong lòng. 


Có lúc ông già cũng nở ra một nụ cười, nhưng hầu như đa phần đều chỉ lắc đầu. Nhưng Ben 
không để ý, tất cả tinh thần của thằng bé đều tập trung vào cuộc chiến trên bàn cờ, một lòng 
muốn ăn sạch quân đen ở góc bàn cờ ấy. Đây là cơ hội hiếm có, đã mấy lần ông nội suứt bị dồn 
vào góc chết rồi. Có thể chiến thắng được người quuển uy nhất trong gia tộc, dù chỉ là trong 
một trò chơi thôi, đối với Ben cũng đã là một vinh quang rất lớn. 


"Ben, cháu dũng cảm mạnh mẽ, ông rất thích, không hề nhớ các nước đi và định thức trong 
sách dạu đánh cờ, mà chỉ dựa vào cảm nhận trực quan để phân tích các biến cố trên bàn cờ, 
cũng là rất tốt. Nhưng một mạch tấn công hung hãn, thì lại không được, cháu không thể nào cứ 
bỏ mặc hậu phương của mình như thế. Phải biết rằng, có những lúc, kẻ địch sẽ xuất hiện ở 
những nơi cháu không nhìn thấu." 


"Đinh! " một tiếng kêu chát chúa vang lên, cờ đen đặt xuống. Khi ấy Ben vừa đưa mình ra khỏi 
cục diện rối ren tranh chấp ở góc, nhìn lại toàn cục mới sực nhận ra... cục thế của quân trắng, 
đã bị chia lìal 


Cục thế quân trắng bị dồn ép chết cứng, chưa thể tìm được vùng đất mới, nghĩa là trên bàn cờ 
đã không còn quân trắng nữa, dẫu vẫn còn mấy nơi có thể vùng vẫu, nhưng địa bàn cũng rất 
nhỏ, càng huống hồ còn bị ông nội liên tục tấn công, thằng nhóc Ben đó không thể nào kháng 
cự được. Ben bối rối đến ứa cả nước mắt, lại bực bội đến chỉ muốn hất tung hết cả đám cờ đen 
cờ trắng trên bàn kia đi thật xa. 


Ông già không thúc giục Ben đi nước tiếp theo, chỉ ngồi một bên quan sát, rồi điểm đạm nói: 
"Có những lúc thoạt nhìn tưởng là mạnh nhất, nhưng thực chất lại không hề lớn mạnh. Kẻ địch 
đáng sợ nhất, bao giờ cũng đột nhiên xuất hiện ở những cảnh huống cháu hoàn toàn không 
nhận ra. Mỗi khi đặt một quân cờ xuống, cháu cần phải nghĩ tới đường rút lui của mình trước. 
Kù thực, thắng hay thua cũng chỉ là một thứ kết cục mà thôi. Ông hụ vọng cháu có thể lĩnh ngộ 
quá trình của nó, quá trình, xưa nay vẫn thường quan trọng hơn kết cục gấp bội phần, thú vị hơn 
kết cục gấp bội phần." Chiếc gậu của ông nội gõ nhẹ lên vai Ben: "Tại sao lại để cháu chơi trò 
nàu chứ? Ấy là bởi ông hụ vọng cháu có thể học được cách lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi 
dụng được, đồng thời, cũng phải biết để phòng tất cả những sơ hở mà người khác có thể lợi 
dụng. Tính toán, là vô cùng vô tận, nhưng chỉ cần học được phương pháp tính toán, để mà tính 
toán nhanh hơn, chuẩn xác hơn kẻ khác, vậu là đã đủ rồi. " 


"Không đúng! Chỉ cần sở hữu sức mạnh tuyệt đối, sẽ giành được thắng lợi tuyệt đối. Ông nội già 
rồi, tóc ông cũng sắp rụng hết rồi, đi đường còn phải chống gậy. Ông đã mất đi sức mạnh vô 
địch của ngày xưa rồi, vì vậy ông mới nghĩ đến đường lùi. Nếu là người đàn ông trên bức tranh 
sơn dầu kia, nhất định ông ấy sẽ không làm như thế! " Ben trẻ tuổi thầm khẳng định trong lòng. 


Ánh mắt của Merkin rời khỏi câu dẻ lớn bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp, trở về bức tranh sơn 


Trang 1.387/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dầu khổng lỏ treo chính giữa phòng khách. Trong tranh là bóng lưng của một người đàn ông cao 
lớn, khôi vĩ, thoạt nhìn rất giống Ben. Người trong tranh mặc áo choàng kiểu nhà binh, nhìn từ 
góc nghiêng, lộ ra nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, khóe mắt vẫn còn toát lên khí lạnh rợn 
người. Người bình thường, chỉ cần lại gần bức tranh lớn ấy đã như bị bóp nghẹt cổ họng, không 
thể thở nổi. Đối với Ben, người đàn ông trong bức tranh ấy chính là tượng trưng của trí tuệ và 
sức mạnh, cũng là hình tượng mà Ben trước giờ vẫn noi theo và khao khát đạt tới. 


Merkin trầm tư bước đến trước bức tranh, đứng ở khoảng cách gần ngước lên, người trong tranh 
lại càng toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả: "Max không thể nào biết được những chuyện ấy, còn 
người trong tổ chức thì sao? Không, ông nội đã sắp đặt tất cả rồi, mình không thể bị phát hiện 
được. Còn đám người trong chính giới nữa? Ừm, bọn họ lại càng không thể biết được. Ông nội, 
rốt cuộc ông đã tính sai điểm nào thế? Chẳng phải ông đã nói, những chuyện ông làm trong 
Thế chiến lI tuyệt đối không có kẻ nào biết được hay sao? Sao bọn chúng lại biết ra vậy? " 


Người đàn ông trong tranh vẫn lạnh lùng hờ hững, chỉ có một giọng nói già nua vắng lên từ kú 
ức sâu thắm của Merkin: "Cháu à, cháu đã bảy tuổi rồi, giờ ông sẽ nói cho cháu một bí mật. Bí 
mật này, ông nội cũng biết vào năm lên bảy tuổi đấy. Cháu có biết, lai lịch của Merkin không? 


tt 


Theo chỉ đạo của giáo sư Phương Tân, vừa trở về Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn liền bắt tau 
tra tìm các tư liệu khác. Thời gian cứ thế trôi, khi họ sắp xếp chỉnh lý xong tài liệu thì đã là 
chuyện của nửa tháng sau rồi. Trác Mộc Cường Ba vốn không tin vào chuyện thần ma quỷ quái, 
giờ cứ phải cắm đầu vào hàng đống chuyện thần thoại đếm không hết, kể không xong. Nói theo 
cách của gã, thật chẳng khác nào một vị đại sư huyền học cả. Nhưng đối mặt với vô số phiên 
bản khác nhau, nội dung gần như tương đồng của các câu chuyện thần thoại, cả Trác Mộc 
Cường Ba lẫn Mẫn Mẫn đều đã vắt kiệt tâm sức mà vẫn không lần ra nổi manh mối gì. Phía giáo 
sư Phương Tân cũng không có tiến triển gì hơn, riêng việc cải tạo trang thiết bị của Trương Lập 
và huấn luyện tân binh của Nhạc Dương lại đạt được tiến bộ thần tốc. 


Hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba đang đọc "Bát thời bác đường toán đồ”, đột nhiên bị thu hút bởi 
một âm thanh kỳ dị, nghe như rất xa, lại tựa như rất gần, cảm giác hơi chói tai. Gã ngoảnh đầu 
lại tìm kiếm, chỉ thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lóa bay vọt qua trước mắt, nguồn âm thanh 
chính là từ quả cầu này. Trác Mộc Cường Ba đang định đứng lên xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì, 
đột nhiên thấy cả người lạnh toát, cổ họng mình tựa hồ như bị người ta bóp nghẹn. Chuyện nàu 
trước nau chưa từng xảy ra, ngoài pháp sư Á La ra, Trác Mộc Cường Ba không thể nghĩ ra ai có 
thân thủ cao cường đến mức ấy. Nhưng pháp sư Á La chắc chắn là không bao giờ chơi trò nàu, 
lẽ nào là kẻ địch? 


Đang nghĩ ngợi thế, bỗng nghe tiếng Trương Lập cười lớn: "Ha ha, Cường Ba thiếu gia cũng 
trúng chiêu à. 


Nhạc Dương ở phía sau nói: "Coi như anh lợi hại. " 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy người vừa đánh lén mình hóa ra là Trương Lập, không 
khỏi lấu làm ngạc nhiên. Bị Trương Lập áp sát thế mà gã hoàn toàn không có cảm giác gì cả, lẽ 
nào lâu không rèn luyện, thân thủ đã cùn mòn đi rồi? Không thể như vậy được, ngàu nào gã 
cũng tập thể năng và luyện phản ứng đều đặn kia mà? 


Trương Lập bước lên mấy bước, nhặt quả cầu phát sáng và phát ra âm thanh kia lên, cười bảo: 


Trang 1.388/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Cường Ba thiếu gia ngạc nhiên lắm hả, đây cũng là một công cụ rất quan trọng được Đường 
Thọ nhắc đến trong cuốn nhật kú của anh ta, "đạn hấp dẫn", hoặc gọi là "quả cầu thu hút” cũng 
được. Âm thanh biến tản mà nó phát ra có phạm vi âm tần mà tất cả sinh vật sống trên địa cầu 
này đều có thể tiếp nhận được, ánh sáng nhiều màu tổ hợp của nó cũng đảm bảo rằng chỉ cần là 
sinh vật có thị lực đều có thể nhìn thấu. Đây là trang bị cuối cùng pháp sư Á La mới gửi về trong 
tuần nàu. Mấy người bọn họ cũng đã về đến Lhasa rồi, chắc ngày mai là tới đâu thôi. " 


Trác Mộc Cường Ba cảm lấy vật thể hình cầu, chỉ thấy nó to cỡ bằng quả bóng tennis, vẫn 
không ngừng rung động phát ra các âm thanh từ thấp đến cao, vỏ ngoài vừa giống kim loại vừa 
như bằng nhựa dẻo, lại có thể nhìn xuyên qua vỏ để thấu các linh kiện điện tử bên trong đang 
phát ra những màu sắc lấp lóa. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy quả bóng nhỏ này, sự chú Ú 
của gã dồn hết cả vào nó, đến nỗi quên cả những thay đổi ở môi trường xung quanh. Chỉ nghe 
Trương Lập giải thích: "Trong nhiều lần thám hiểm, Đường Thọ đã gặp phải vô số sinh vật 
không rõ lai lịch tấn công. Vì vậy anh ta dựa trên nguyên lú của lựu đạn mù và một số máy móc 
điện tử mà phát minh ra thứ nàu, nhằm thu hút sự chú ú của cácđộng vật cỡ lớn, để mình có thể 
bình yên di chuyển hoặc tấu thoát. Nếu trong rừng Mãng xà mà chúng ta có thứ này, thì đã 
không bị con cá sấu khổng lồ kia đuổi cho thê thảm đến thế rồi." 


Trác Mộc Cường Ba lại cảm "quả cầu thu hút" ấy lên ngắm nghía, cảm thấy thứ này quả thực có 
thể phát huy một số công dụng bất ngờ, chỉ có điều hơi to. Gã quay sang Trương Lập, Nhạc 
Dương, hỏi: "Ua, mà cả hai cậu đến đây làm gì? " 


Nhạc Dương đáp: "Giáo sư Phương Tân gọi mọi người tập hợp, đợi lát nữa cả giáo quan và anh 
Ba Tang đến, hình như lần nàu cả Vương Hựu cũng tham gia nữa, chắc là có sự việc gì đấu cần 
quyết định đâu. Tôi nghĩ, có lẽ là liên quan đến tấm gương đồng tay Vương Hựu nhặt được trong 


^+ TƯ 


địa cung Mawa thôi. 
Đường Mẫn cầm hai cốc nước ra, nói: "Này, uống nước đi." 


Trương Lập đón lấy, ực một ngụm lớn, nói: L6) mấy ngày không gặp mà Mẫn Mẫn thanh tú hơn 
nhiều đấy nhé." 


Đường Mẫn nở một nụ cười tươi tắn: "Đồ thối mồm." 


Trác Mộc Cường Ba nghịch quả cầu trong tay, tung lên tung xuống, ánh mắt lại bất giác bị nó 
hút vào. Đường Mẫn "ủa" lên một tiếng, hiển nhiên đã chú ý đến trái bóng vừa phát sáng lại vừa 
phát ra âm thanh này. Trác Mộc Cường Ba liền tung nó cho cô, đoạn bảo Nhạc Dương: "Đúng 


là rất hay, có phải tất cả đều được trang bị thứ này rồi không? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Tạm thời thì chưa, mọi người vẫn đang được huấn luyện sử dụng dâu móc. 
Phải rồi, Cường Ba thiếu gia, đây là danh sách cuối cùng." Nói rồi, anh chàng lấy ra một tờ giới 
thiệu sơ lược về nhóm thành viên mới. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn lướt qua, ngoài Vương Hựu, Sean và pháp sư Tháp Tây ra, hơn hai 
mươi người yêu thích hoạt động thám hiểm dã ngoại đã bị đào thải chỉ còn bảy người, lần lượt là 
Nghiêm Dũng, 39 tuổi, chuyên gia địa chất, địa mạo, nhà thám hiểm chuyên nghiệp, người đi 
đầu và khai phá hoạt động leo núi dân gian, vận động viên leo núi ưu tú của Tây Tạng, người 
dẫn đường leo núi cao nổi tiếng khắp toàn quốc. Người Thành Đô. 


Trang 1.389/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chư Nghiêm: 40 tuổi, nhà thám hiểm nghiệp dư, từng là thành viên cốt cán của Đại Phi Ưng xã, 
đội trưởng đội leo vách đá. Năm 1998, là đội viên chủ lực của Đoàn phiêu lưu trên sông Nhã Lỗ 
Tạng Bố. Từng giành được giải quán quân trong giải thi đấu leo vách băng ở Scotland năm 
cUUÙ”. 


Mạnh Hạo Nhiên: 34 tuổi, hội viên Hiệp hội các Nhà leo nứi Trung Quốc, hướng đạo chuyên 
nghiệp vùng núi cao, nhà nhiếp ảnh trẻ. Từng làm việc ở Tây Tạng 16 năm. Người Quảng 
Châu. 


Lê Định Minh: 38 tuổi, nhà động vật học chuyên ngành lưỡng thê. Nhà thám hiểm nghiệp dư, 
từng tham gia huấn luyện kỹ thuật leo vách băng ở Hiệp hội Leo núi Trung Quốc, năm 2004 
xếp thứ ba trong cuộc thi băng rừng, đã qua kù thi lấy chứng chỉ cấp cứu viên trung cấp, năm 
2003 đã một mình leo lên đỉnh Ngọc Châu ở dãu Côn Luân. 


Trương Kiện: 35 tuổi, công chức đội địa chất Tâu Tạng. 


Triệu Trang Sinh: 27 tuổi, thiếu úy bộ đội thuộc Quân khu 32B tỉnh Thanh Hải, học sinh ưu tú 
của Lữ Cánh Nam. 


Lụ Hồng: 27 tuổi, thanh tra cảnh sát cấp hai, giảng viên Học viện Cảnh sát Thanh Hải, học sinh 
của Lữ Cánh Nam. 


Trong danh sách này không có thành viên nữ nào, Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi: "Sao 
không thấy chị Trương? " 


Nhạc Dương nói: "Vốn là chị Trương cũng vượt qua được khảo hạch, nhưng công tụ chị ấu có 
chuyện gấp, thực không thể nào lo việc ở cả hai nơi được, chị Trương rất lấu làm tiếc, nói sau 
này nhất định sẽ còn đến Tây Tạng lần nữa. " 


Trác Mộc Cường Ba cũng thở dài đầy tiếc nuối, gật gật đầu, cất bản danh sách ấu đi. Gã thấu 
Trương Lập vẫn đang hết sức hào hứng giảng giải cho Mẫn Mẫn về tác dụng và nguyên lú của 
"quả cầu thu hút", tâm trí hình như đã bị vật thể nhỏ như quả bóng tennis ấy cuốn hút toàn bộ. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Trương Lập hình như rất phấn chấn thì phải. " 


Nhạc Dương nói: "Từ lúc nhìn thấy cuốn nhật kú của Đường Thọ, anh ta đã như tên võ sĩ gặp 
được bí kíp võ lâm, ngày nào cũng hưng phấn muốn phát điên lên như vậy đấy." 


Nhìn vẻ rạng rỡ của Trương Lập, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chợt lóe lên một tia bất an, 
nhưng vì duyên cớ gì mà có nỗi lo lắng mơ hồ ấy thì gã lại không thể nói ra được. Chỉ nghe 
Nhạc Dương lớn tiếng: "Được rồi, nhìn bộ dạng dương dương đắc Ú của anh, còn bảo bối gì mau 
lấy ra cho mọi người xem đi." 


Trương Lập đặt cốc nước xuống, hướng về phía Trác Mộc Cường Ba, ngón tay đung đưa qua lại: 
"Hì, không giấu mọi người, còn một thiết bị hộ thân cực kỳ siêu cấp nữa, pháp sư Á La và đội 
trưởng Hồ Dương vừa gửi bên Úc về tuần trước." Trương Lập chỉ bộ quần áo đang mặc người, 
hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh thấu tôi ăn mặc thế nàu có gì đặc biệtkhông? " 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát Trương Lập một lượt từ đầu đến chân, thấy anh chàng 
khoác một chiếc áo gió ngắn, che kín cả bên trong, không nhìn ra có gì đặc biệt, bèn nói: "Ưm, 


Trang 1.390/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhìn bên ngoài chăng có gì khác lạ cả." 


Trương Lập lại hỏi: "Nếu nói, dùng dây móc và áo cánh dơi, chúng ta có thể hạ xuống mặt đất 
thẳng từ độ cao hai mươi mét, nhưng nếu hơn hai mươi mét, chẳng hạn như một trăm mét thì 
sao? Cường Ba thiếu gia, anh có chắc mình an toàn chạm đất được không? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Cao quá, áo dơi không giữ được lâu như thế, nếu là pháp sư Á 
Lá...” 


Trương Lập nói: "Có bộ trang bị này, nếu vị trí chạm đất tốt, đừng nói là một trăm mét, hai trăm 
mét, hay ba trăm mét cũng không thành vấn đề." 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm hứng thú, hỏi: HỘ, một loại dù hả? " 


Trương Lập lắc đầu: "Nếu khoảng cách ngắn quá, dù không kịp mở ra đâu, bộ trang bị nàu có 
thể mở ngay lập tức..." rồi đưa mắt nhìn quanh, nói: k©) đây chật hẹp quá, phải ra bên ngoài mới 
biểu diễn được, tôi nói nguyên lự hoạt động của nó trước đã vậu. Cường Ba thiếu gia, anh thử sờ 
chiếc áo này xem, xem có gì đặc biệt không." 


Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cầm một góc áo lên, sờ thử, cảm thấy rất chắc và dày. Cổ 
áo không có gì đặc biệt, ở rìa ống tay có một vật hình tròn như cái vòng sắt, Trác Mộc Cường 
Ba hỏi: "Đây là cái gì? " 


Nhạc Dương hỏi: "Có phải bình khí nén không? ” 


Trang 1.391/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 29 - Táp HĐơp Cai 


Trương Lập chỉ tay về phía Nhạc Dương, gật đầu cười khen: "Thông minh." Anh vén một vạt áo 
lên, nói: "Đây vốn là bộ đồ cấp cứu trên biển, được Đường Thọ cải tiến, đã trở thành trang phục 
cấp cứu khi bị rơi từ trên cao xuống. Chiếc áo nàu của tôi thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng 
dàu đến tám milimet đấy, giữa hai lớp áo là những màng mỏng dạng tổ ong được cường hóa, 
chỗ ống tay áo này là bình khí nén, van đóng mở sử dụng kết cấu gần giống dây móc, có một 
cái vòng tròn để móc vào ngón giữa, chỉ cần giơ tay lên, cửa van sẽ tự động mở, toàn bộ quá 
trình bơm khí có thể hoàn thành trong năm giây. Sau khi bơm khí xong, áo sẽ hình thành nên 
hai túi khí, lớp bên ngoài là một hình cầu lớn, bêntrong là một hình cầu nhỏ hơn. Toàn thân 
người mặc áo được bao bọc trong hình cầu nhỏ này, nếu bên dưới có triển dốc cỏ, anh ta hoàn 
toàn có thể chịu được lực tác động do rơi từ độ cao ba trăm mét xuống. Nếu bên dưới là dòng 
nước hoặc bùn đất, thì dẫu có rơi từ độ cao nghìn mét xuống cũng không thành vấn đề." Trương 
Lập liếm môi, rồi nói tiếp: "Tôi có một suy nghĩ hơi táo bạo, đó là kết hợp thứ này với áo dơi, 
điều chỉnh lại một chút, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bay lượn trên không trung của chúng 
ta, tau trái móc vòng điều khiển, dây móc ở tay phải, như vậy thiết bị bảo hộ trên không của 
chúng ta có thể coi là hoàn hảo được rồi." 


Nhạc Dương nói: "Nhét bình nén khí vào trong áo, chẳng phải là quá phiền phức hay sao, mà 
chỉ có thể dùng một lần, nếu cải tiến để có thể gấp đi gấp lại dùng nhiều lần như dù thì sao? " 


Trương Lập nói: "Ý cậu là, gấp lại cho vào ba lô ấu hả? Cũng được! " 
"Cái gì cũng được? " giọng Lữ Cánh Nam vang lên ngoài cửa. 


"Giáo quan." "Giáo quan." Trương Lập và Nhạc Dương không hiểu có phải đã quen rồi hay là 
sao, vừa nghe thấy giọng Lữ Cánh Nam, liền lập tức đứng thẳng người lên theo phản xạ. 


Lữ Cánh Nam và Ba Tang, Sean, Vương Hựu lần lượt đi vào, căn phòng lập tức trở nên hơi chật 
chội. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, thì giáo sư Phương Tân xuất hiện trên màn hình máu 
tính: "Mọi người, làm ơn yên lặng một chút." 


Căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ nghe giáo sư Phương Tân nói: "Lần này, tôi triệu tập 
mọi người tới đâu là vì có một chuyện rất quan trọng, bản thân tôi không thể đưa ra quuết định 
được, nên muốn thương lượng với mọi người một chút." Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh 
khác, một ông già áo trắng, đeo kính hiện ra, phía sau là một đống chai lọ thí nghiệm. Giáo sư 
Phương Tân giới thiệu: "Đây là tiến sĩ Bác Truyền Hùng, một người bạn già của tôi, chuyên 
nghiên cứu ngành hóa học cơ sở. " 


Tiến sĩ Bác Truyền Hùng chào hỏi cả bọn, rồi lại nghe giáo sư Phương Tân tiếp tục nói: "Ở chỗ 
tôi, tình hình nghiên cứu tấm bản đồ kia vẫn chưa có tiến triển gì hơn. Vì chưa có đột phá gì, 
nên đang chú trọng cả vào tấm gương đồng. Sau khi nhận được chiếc gương, tôi đã lập tức liên 
lạc với một số chuyên gia, tiến hành phân tích âm thanh, ánh sáng, và bằng dòng điện, và đã 
thu được một chút hiệu quả. Mọi người xem thử, đây là bề mặt gương đồng dưới kính hiển vi 
điện tử.” 


Trang 1.392/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Một hình ảnh được phóng to, chiếm cả toàn bộ màn hình máy tính, thoạt nhìn trông hơi giống 
như bề mặt tỉnh cầu chụp bằng máy ảnh đen trắng, có chỗ lại giống như núi lửa hình tròn trên 
mặt trăng, lại có chỗ xuất hiện các mạch núi chia tách. Trương Lập nói: "Đây là bể mặt tấm 
gương đồng sao? " 


Giáo sư Phương Tân trong máy tính gật đầu: "Đúng vậy, đây là bề mặt tấm gương đồng đã được 
phóng to lên một trăm nghìn lần, gần như trơn nhẫn và trơn nhẫn là hai khái niệm cách nhau 
cũng khá xa đấy phải không? " 


Trác Mộc Cường Ba liền lên tiếng: "Nói như vậu, cổ nhân vẫn sử dụng nguyên lý chiết xạ trong 
quang học để tạo thành hình ảnh rồi? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng thế, nếu trên tấm gương đồng này có ẩn chứa điều bí mật gì, 
thì cũng chỉ có thể bắt tay tìm kiếm theo hai cách. Thứ nhất, là thông qua hoa văn và văn tự trên 
đó, tìm kiếm thông tin ẩn giấu, nhưng chúng ta đã hết sức nỗ lực mà vẫn không phát hiện ra 
điều gì đặc biệt. Văn tự cũng chỉ có mấy chữ đó, dường như khả năng có ý nghĩa ẩn chứa thật 
cũng không nhiều nhặn gì cho cam. Dù sao chúng ta cũng không chuyên nghiệp được như 
chuyên gia bên tôn giáo, đến họ còn không phát hiện ra nữa cơ mà. Vì vậy, chúng ta coi trọng 
việc tìm đầu mối theo cách thứ hai hơn, tức là theo hướng phản xạ tạo ra hình ảnh của tấm 
gương đồng. Có hai lý do khiến chúng tôi chọn cách thứ hai này làm hướng nghiên cứu chính. 
Thứ nhất, loại gương thấu quang này đã được sản xuất rất sớm từ thời Hán, công nghệ chế tác 
nó có lẽ đã tương đối thành thục. Trong thời kỳ Đại Đường và Thổ Phồn thông giao, người Tạng 
cổ hoàn toàn có khả năng nắm bắt được kỹ thuật này. Thứ hai, từ ý nghĩa quyển trục biểu đạt, 
có thể thấy rằng, Cổ Cách vương đã dựa theo tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu để điêu khắc 
ra một vật thể rất lớn, mà nguyên bản của tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu lại chỉ là một chiếc 
gương đồng nhỏ, sự khác biệt về kích cỡ như vậy, e rằng cũng chỉ có sự phản xạ và chiết xạ của 
tia sáng mới tạo ra được. Đồng thời, thông qua nghiên cứu quang học đã chứng minh được rằng, 
bề mặt tấm gương này đích thực đã được xử lụ đặc biệt. Dưới kính hiển vi điện tử, bề mặt nó đã 
hiện ra những hoa văn lồi lõm có quy luật, chúng tôi lại dùng tia laser để quét bề mặt tiết diện 
của nó, phân tích bằng máu quang phổ màu, kết luận đều nghiêng về hướng nó là một tấm 
gương thấu quang, nhưng..." 


Giáo sư Phương Tân nói tới đâu, tấm gương thấu quang liền bắt đầu xoay chuyển trên màn hình 
máy tính, một chùm sáng đỏ chiếu lên mặt gương, góc độ giữa chùm sáng và mặt gương không 
ngừng thay đổi, mặt gương cũng không ngừng xoay chuyển; kế đó trên bức tường trắng dân dần 
có thay đổi, xuất hiện một hình bóng mờ mờ. Góc chiếu của ánh sáng thay đổi, cùng với sự xoa 
chuyển của tấm gương, hình trên tường dần rõ hơn đôi chút, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn chỉ là 
một cái bóng mờ tịt, rồi khi góc chiếu sáng và góc quay của mặt gương thay đổi, cái bóng mờ 
đang rõ dân lên lại từ từ biến mất. Cả bọn đang trố mắt ra nhìn, kêu "ô” lên một tiếng. Hình ảnh 
trên máy tính đảo ngược trở lại, dừng ở chỗ bóngmờ kia rõ nét nhất. Giáo sư Phương Tân nói: 
"Chúng tôi đã thử tất cả các góc độ, chiếu xạ bằng các loại chùm sáng nhìn được và không nhìn 
được, đây là hình ảnh rõ nhất mà chúng tôi có cho đến thời điểm này. Còn khi dùng ánh sáng 
thường chiếu vào tấm gương này, mắt thường gần như không thể nhìn thấy hình bóng mờ nhạt 
kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến khi mới có được tấm gương đồng, mọi người không tìm ra 
điều gì khác lạ." 


Đầu mọi người chụm lại một chỗ, chỉ thiếu điều chui cả vào trong màn hình máy tính, nhưng 
nhìn mãi bức hình rõ nét nhất ấu mà vẫn không thể nhìn ra là cái gì cả, tựa như có nước chảy 


Trang 1.393/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên bức tường, ánh đèn chiếu vào, còn có cảm giác lấp lóa nữa. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh 
cho hình ảnh lại gần rồi ra xa, để mọi người nhìn rõ hơn chút nữa, nhìn xa thì giống bút pháp 
tranh sơn thủy vấy mực truyền thống của Trung Quốc, còn nhìn gần thì chẳng ra gì hết, chẳng 
giống gihết. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Liệu có phải do khoảng cách nguồn sáng và độ sáng hau không? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Những thứ ấy cũng thử hết cả rồi, không có hiệu quả. Đương nhiên, 
trước mắt chúng tôi đang nghiên cứu các hoa văn phức tạp ở mặt sau tấm gương để xem có thể 
phát hiện thêm được gì không. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi Vương Hựu về tình hình lúc anh ấy 
phát hiện ra chiếc gương đồng này. Vương Hựu nói, lúc vừa tỉnh lại chỉ thấy một màn đêm đen 
kịt, vô ý quờ quạng dưới đất thì chạm phải một vật tròn tròn, một mặt trơn nhẫn một mặt gồ 
ghề, cảm giác giống như cái gương, lúc ấy cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ tiện tay bỏ vào trong ba 
lô. Ở đâu có một vấn đề rất lớn..." 


Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra: "Ý thầy giáo là, chỉ sợ còn sót lại thứ gì đó! " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Đúng thế, còn nhớ hình ảnh trùng điệp trong Mava địa cung dạo 
trước tôi cho cậu xem không, khi ấy người Mava đã gắn ngược tấm gương này lên đỉnh vòm 
thông đạo phía sau cánh cửa cấm kụ, nhưng Vương Hựu lại quờ được nó ở dưới đất. Nếu nói, 
thời gian năm tháng đã khiến tấm gương đồng rơi từ trên đó xuống, vậy liệu còn thứ gì khác 
cũng bị rơi xuống nữa hay không, chúng ta đều không biết. Giờ chúng ta chỉ còn cách tiếp tục 
nhờ chuyên gia nghiên cứu địa cung Mava, xem xem có phát hiện ra được đầu mối gì ở đó hay 
không. Tuy rằng vụ nổ ấy có thể đã phá hủy tất cả, nhưng mà, không chừng chúng ta vẫn còn 
một tia hụ vọng nào đó." 


Nhạc Dương ủ rũ như trái bóng xì hơi: "Nói như vậu, nếu chẳng may tấm gương đồng này không 
hoàn chỉnh, vậy thì không thể chiếu ra tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi." 


Trác Mộc Cường Ba kích động nói: "Nhưng địa cung Ahezt đó đã bị phá hủy rồi mài " 


Nhạc Dương nói: "Nếu đúng là vậu, lẽ nào chúng ta không thể nào phục nguyên tòa thành được 
ánh sáng tỏa chiếu nữa hay sao? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đã phân tích toàn diện rồi, nhưng vẫn không có bất cứ kết quả nào. 
Giờ chỉ còn phương diện hóa học là chưa tiến hành thí nghiệm thôi, nhưng có điều, một khi tiến 
hành các thao tác hóa học, rất có khả năng sẽ gâu cho tấm gương đồng những tổn hại không 
thể phục hồi. Tôi hụ vọng, có thể nghe ý kiến của mọi người." 


Tiến sĩ Bác Truyền Hùng chỉ vào cỗ máy sau lưng: "Tôi đã sơ bộ phân tích tấm gương đồng, đâu 
rõ ràng là một tấm gương đồng mạ vàng, nếu sử dụng phương pháp hóa học để xử lú, tôi có thể 
bóc đi một lớp trên bể mặt nó. Các thiết bị và máu móc cần thiết đều đã chuẩn bị xong xuôi, 
nếu mọi người biểu quyết thông qua thì có thể lập tức tiến hành ngay." 


Bầu không khí nhất thời trở nên trằm mặc, không ai biết làm vậy rốt cuộc sẽ hiệu quả gì không. 
Nếu vô hiệu, tấm gương đồng sẽ bị phá hủy, không thể nào phục nguyên được nữa, chính vì thế 
giáo sư Phương Tân gọi mọi người tề tựu cả về đây. Giáo sư nói: "Vương Hựu, về mặt pháp luật, 
tấm gương này là tài sản sở hữu cá nhân của anh, ý kiến của anh hết sức quan trọng. Tôi nghĩ, 
chắc anh cũng từng do dự trước chuyện này rồi phải không? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ 


Trang 1.394/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cuộc, bây giờ thì sao, thử nói ra ý kiến của anh xem.” 


Vương Hựu vặn vẹo hai bàn tau: "Ừm. Trước đây tôi không hiểu rõ về nó lắm, vậu nên không 
dám tùy tiện thí nghiệm, nhưng chẳng phải các vị đã nghiên cứu sự việc này một thời gian rất 
dài rồi hay sao? Theo ú tôi, mọi người cứ dựa theo nhu cầu thực tế mà quyết định, nếu tất cả 
đều tán đồng, tôi cũng không phản đối. Có điều, nếu không chắc chắn trăm phần trăm, tôi nghĩ, 
chưa đến đường cùng, chớ nên tùy tiện hủy hoại nó thì tết hơn." 


Giáo sư Phương Tân lại nói: "Cánh Nam, còn cô? Đây là cổ vật của tôn giáo, cô có ý kiến gì 
không? ” 


Lữ Cánh Nam nói: "Thực ra mọi người trong giáo vẫn đang nghiên cứu những điển tịch thời cổ 
xem có phát hiện ra đầu mối gì mới không. Nếu phân tích theo góc độ lú tính, tốt nhất vẫn là 
không làm tổn hại, còn về việc người xưa có ẩn giấu gì dưới bề mặt của tấm gương này hau 
không, đúng là đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề khó..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người, kỳ thực tất cả đều cho rằng, không 
đến lúc vạn bất đắc dĩ thì vẫn cố gắng hết sức để giữ cho tấm gương được hoàn chỉnh, đúng vậu 
không? Thực ra, lẽ nào tôi lại không nghĩ như thế cơ chứ. Có điều, chúng tôi đã sử dụng tất cả 
các phương pháp có thể sử dụng rồi, và thực sự là không có bất cứ tiến triển nào, nếu đúng là 
người xưa đã giấu bí mật ở bên dưới bề mặt tấm gương thì sao? Không mạo hiểm một chút, vĩnh 
viễn sẽ không thể nào biết được chân tướng sự thật. Ý kiến của tiến sĩ Bác là, chúng ta có thể 
bắt đầu từ ngoài rìa, lần thí nghiệmđầu tiên, sẽ khống chế ở mức làm tổn hại tấm gương dưới 
một phần nghìn, toàn bộ trình tự đều tuyệt đối hợp lý và khoa học. Nếu muốn nói đến lý do, kỳ 
thực cả hai phía phản đối và ủng hộ đều có lý do của riêng mình. Ở đây chỉ là vấn để có muốn 
liều một phen hay không, tôi trưng cầu ú kiến đa số, hụ vọng mọi người có thể biểu quyết." 


“Tôi tán thành! " Đường Mẫn là người bày tỏ thái độ đầu tiên, giọng rất nhỏ nhẹ, nhưng nghe rõ 
ràng từng chữ một: "Vấn đề chuyên nghiệp thì giao cho chuyên gia làm. Nếu đúng là đã nghĩ 
đến tất cả mọi cách rồi, tại sao chúng ta không mạo hiểm thử một lần chứ? Chuyên gia có thể 
nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần, nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi, chúng ta hết thời 
gian rồi! " 


Tất cả cúi gằm mặt, bọn họ đều hiểu rõ, đúng vậu, thời gian của Trác Mộc Cường Ba không còn 
nhiều nữa, chỉ có Vương Hựu và Sean là lộ vẻ ngạc nhiên không hiểu vì sao. 


"Có thể thử một lần." Lữ Cánh Nam cũng nói. 
"Vậy thì thử đi." Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh lên tiếng. 


Ba Tang nói: "Tôi không có ý kiến." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Mọi người đều đã đồng ú, vậy thì..." 


1 


"Cốc cốc cốc, " ngoài cửa vang lên tiếng gõ. 


Những người trong phòng giật mình kinh ngạc. Nơi này rất hẻo lánh, vốn là để tránh tai mắt 
nhòm ngó, mọi người đến tụ họp ở đâu cũng hết sức bí mật, lo lắng nhất chính là bị người khác 


Trang 1.395/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


theo dõi. 


Nhạc Dương nhìn qua lỗ quan sát, lập tức mở cửa ra, lớn tiếng kêu lên: "Pháp sư Á La, đội 
trưởng Hồ Dương, hai người trở về rồi! " 


Đội trưởng Hồ Dương cười ha hả, nói: "Cuối cùng cũng về được đến nơi rồi, cái việc mua mua 
bán bán này đến là mệt. Nào, giúp tôi cầm ba lô đi. Ô, ở đây hết cả, mở cuộc họp hả? " 


Trương Lập nói: "Không phải, giáo sư Phương Tân nghiên cứu tấm gương đồng chưa có phát 
hiện gì, đang chuẩn bị phân tích hóa học..." 


Pháp sư Á La bước vào phòng, đặt ba lô xuống rồi nói: "Tấm gương đồng? À, tạm thời đừng thử 
nghiệm vội, tôi nghĩ, phía bên tôn giáo chắc đã có phát hiện rồi." 


"Gì hải " Giọng giáo sư Phương Tân trong máy tính vang lên, tiến sĩ Bác vừa chuẩn bị bật thiết 
bị lên, cũng ngừng tay lại. "Pháp sư A La, có phát hiện gì vậy? ” 


Pháp sư Á La nói: "ÁÂ, vừa về tới Lhasa, tôi liền nhận được tin của các vị trong giáo, nói một 
phần tấm bản đồ đã được giải khai rồi, tấm gương đồng dường như cũng có điều tương tự, vì vậu 
tạm thời chớ nên thực hiện bất cứ thí nghiệm hóa học nào có thể gây tổn hại đến nó." 


"Một phần bản đồ đã được giải mã rồi ưl " Trác Mộc Cường Ba vô cùng kích động. 


Pháp sư Á La nói: "Chỉ là một phần thôi, các vị trưởng lão trong giáo đã đọc rất nhiều cổ thư cổ 
tịch, sơ bộ cho rằng, những kú hiệu màu sắc khác nhau trên tấm bản đỏ ấy, là biểu thị thời 
gian. ` 


"Thời gian? " Giáo sư Phương Tân lập tức cho hiện lên màn hình tấm bản đồ mà ai xem cũng 
chẳng hiểu gì ấu. 


Pháp sư Á La nói: "Trước tiên, những đường nét được vẽ bằng năm màu khác nhau nàu, có lẽ là 
chỉ thuyết ngũ hành truyền thống của Tâu Tạng, thiết, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn những hình vẽ 
bên cạnh đường nét ấy, nhìn bề ngoài không hề có bất cứ quy luật nào, nhưng sau khi nghiên 
cứu kỹ, các vị trưởng lão phát hiện ra rằng tưởng như không có quy luật nhưng chúng lại có 
những quy luật nhất định. Những hình vẽ đó, hoàn toàn có thể chia làm hai nhóm, một nhóm ở 
gần những đường nét tô màu, nét vẽ thô ráp, một nhóm cách những nét màu hơi xa một chút, 
nét vẽ tinh tế tỉ mỉ hơn. Nhóm hình vẽ thô ráp, bất kể biến hóa thế nào, tổng cộng chỉ có mười 
hai hình khác nhau, chính là mười hai con giáp. Tâu Tạngthời cổ sử dụng lối tính thời gian một 
ngày mười hai canh giờ, nếu thêm cả ngũ hành âm dương, có thể ghi thời gian chuẩn xác đến 
từng phút. Dựa vào lý luận đó, các trưởng lão đã xem kỹ lại toàn bộ tấm bản đồ, phát hiện 
những đường nét như mạng nhện ấy, từ trên xuống dưới theo thời gian tăng dần, hai nét cách 
nhau khoảng từ hai đến bốn tiếng đồng hồ. Còn nhóm hình vẽ tương đối tinh tế sắc nét kia lại 
hoàn toàn không ăn nhập gì với lý luận về thời gian này cả, rất nhiều hình vẽ thậm chí còn 
chẳng hề có ú nghĩa gì, rất có thể là một loại tranh trừu tượng, hiện giờ các trưởng lão vẫn đang 
tiếp tụcnghiên cứu. Dựa trên nghiên cứu về tấm bản đồ này, các trưởng lão cho rằng, hoa văn 
phía sau tấm gương chắc cũng hàm chứa một điều gì đó chứ không phải không hề có ú nghĩa 
như chúng ta đoán lúc đầu. Sau khi nghiên cứu bản rập mặt sau tấm gương, cuối cùng họ đã tìm 
ra được cửa đột phá, nhưng chúng tôi cần lại tấm gương ấy." 


Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi giâu lát, rồi nói: "Được, ngày mai tôi sẽ gửi tấm gương về." Ông 


Trang 1.396/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại quay sang phía chiếc camera còn lại: "Ngại quá, làm phiền anh rồi, Truyền Hùng. " 


Tiến sĩ Bác nói: "Đâu có, tôi còn chưa giúp được gì mà. Anh Phương à, bao nhiêu năm nay anh 
đã mấy lần vào Tây Tạng tìm chó, không ngờ lại tìm được một món bảo bối lớn đấy nhé." 


Giáo sư Phương Tân cười: "Già rồi, lần này chỉ là giúp đám người trẻ tuổi đây làm công tác hậu 
cần thôi, thế giới xa xăm bí ẩn kia, giờ là của đám người trẻ tuổi ấy rồi. " 

Trương Lập và Nhạc Dương thì đã bắt đầu vây lấy đội trưởng Hồ Dương hỏi han đủ thứ: "Đội 
trưởng Hồ Dương, anh và pháp sư À La đã đến Guatemala rồi à? " 


"Ở Congo có phải cũng có nhiều bộ lạc ăn thịt người lắm không? Hai người có gặp họ không? " 
"Linh kiện làm quả cầu thu hút ấy mua ở đâu thế? " 


Đội trưởng râu xồm ung dung đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói: "Chuyện này à, nói ra dài 
lắm..." 


Đội trưởng Hồ Dương bắt đầu kể lại hành trình đi qua các nước trên thế giới của họ, làm Đường 
Mẫn nghe mà trợn tròn hết cả mắt lên, Trương Lập và Nhạc Dương thì ảo não vì không được 
tham gia vụ mua bán lần nàu. 


Trác Mộc Cường Ba lại chỉ vào tấm bản đồ hỏi pháp sư Á La: "Pháp sư, thế còn cái này là chỉ gì 
vậy? " Chỗ gã chỉ tay vào, là một nhóm ký hiệu kỳ lạ ở ngoài rìa, chỉ do nét thẳng và nét ngang 
tổ hợp lại mà thành. Trên đầu là nét thẳng, kế đó là nét ngang, rồi lại là nét thắng. Trên tấm 
bản đồ da sói giả cũng có những kú hiệu tương tự như vậu, duy chỉ có số lượng nét thẳng và nét 
ngang là có chút khác biệt mà thôi. Hình vẽ trên hai tấm bản đồ đều là hình chữ nhật, thoạt 
nhìn giống như ấn chương thời cổ đại vậu. 


Pháp sư Á La nói: "À, kứ hiệu này có lẽ là tiêu ký để người xưa phân biệt thật giả, trong giáo có 
vị trí giả đã từng nhìn thấy hình vẽ gần giống vậy trong kinh văn, trước mắt vẫn đang tra tìm lại, 


^+ TƯ 


tin rằng không lâu sau là sẽ có kết quả thôi. 


Ngày hôm sau, tấm gương đồng đã được gửi vẻ chỗ giáo sư Phương Tân. Pháp sư Á La nói: 
"Giáo sư, phiền ông làm cho tấm gương này chiếu ra hình ảnh trước đã." 

Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Được." Tấm gương đồng liền được đặt lên một bệ bằng kim 
loại, trên bệ có hai cái vòng, vòng trong kẹp vào gương đồng, để chiếc gương có thể xoay ba 
trăm sáu mươi độ theo hướng trên dưới, vòng trong có thể xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ 
theo phương trái phải bên trong vòng ngoài, bệ kim loại đồng thời cũng di chuuển được từ trước 
ra sau, từ sau ra trước. Sau khi cắm điện, tấm gương đồng bắt đầu chảm chậm xoay, một chùm 
tia sáng đỏ từ góc tường bắn ra, phủ lên mặt gương, góc độ và phương vị không ngừng được 
chỉnh, một lát sau đã vào được vị trí tốt nhất, trên mặt tường liền xuất hiện một hình bóng mờ 
mờ màu đỏ nhạt. 


Trang 1.397/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3O - Đương Ba La Vật Quang Bảo 
Giảm 


Không ai có thể ngờ được, bí ẩn suốt mấy nghìn năm nay về Shangri- la, lại bị giáo sư Phương 
Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong một cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời 
đi tìm Shangri- la trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấu 
Shangri- la từ xa xôi tít tắp dù chỉ một lần. Khi Hương Ba La mật quang bảo giám mở ra, đám 
người may mắn này liền bị hết đợt sóng mừng vui này đến đợt sóng mừng vui khác bao bọc lấy. 
Trong khoảnh khắc này đây, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng, Shangri- la không còn 
xa xôi diệu vợi nữa, nói không chừng, chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường 
duy nhất dẫn đến chốn thánh địa nhân gian nàu cũng nên. 


Tấm gương đồng được cố định trên bệ, pháp sư Á La khom người quỳ một chân xuống, nhìn 
vào mặt sau tấm gương, quan sát các hoa văn, giải thích: "Ban đầu chúng tôi cho rằng hình thú ở 
vòng trong cùng này là mấy loài thú lành của Phật gia như Thiên xà, voi, khổng tước, hải trãi 1, 
nếu là vậy thì nó chẳng nói lên gì cả. Nhưng sau khi các vị trưởng lão nhiều lần cân nhắc kỹ, họ 
cho rằng những hình tượng này giống với Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ của nhà 
Đường hơn. Nếu lú giải như vậu, thì sẽ là biểu thị phương vị bốn phía. m, nếu Chu tước ở góc 
trên bên phải, Bạch hổ ở góc trên bên trái, thì đối diện sẽ là hướng Tây Nam rồi." 


Nhạc Dương nôn nóng nói: "Vậy vòng ngoài thì sao? Có phải là mười hai con giáp không? ” 


Pháp sư Á La gật đâu nói: "Nếu dùng lứ luận thời gian, mười hai hình trừu tượng ở vòng thứ hai 
có lẽ chính là mười hai con giáp, nhưng hình vẽ lại hoàn toàn không giống thế. Để tôi xem kỹ 
lại xem, phải rồi, giáo sư Phương Tân, có thể bật tấm bản đồ kia lên được không? " 


Giáo sư Phương Tân liền cho tấm bản đồ như mạng nhện kia hiện lên trên màn hình máy tính. 
Pháp sư Á La đứng lên chỉ vào mấy điểm trên bản đồ, nói: "Phiển anh cho chỗ này, chỗ nàu, 
chỗ nàu... phóng to lên một chút, ấy, đừng to quá, cố giữ cho hình ảnh rõ nét, phóng đại một 
lần rưỡi là được rồi. Được, đúng đấy, đúng đấy..." 


Trương Lập nôn nóng nói: "Sao rồi? Sao rồi? " 


Pháp sư Á La một tau chỉ tấm gương đồng, một tau chỉ màn hình máu tính, nói: "Mọi người nhìn 
kỹ xem, hình vẽ trên bản đồ và trên tấm gương này như thế nào? " 


Đường Mẫn thết lên, giọng kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ: HỖ, trông giống thật đấu nhỉ." 


Pháp sư Á La nói: "Cũng may các vị trưởng lão đã làm bản rập của hoa văn trên mặt sau tấm 
gương, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới phân biệt được đó. Rất hiển nhiên, người 
Tây Tạng cổ đã thần hóa mười hai con giáp, hình vẽ mười hai con giáp ở đây so với những gì 
chúng ta vẫn thường thấy hoàn toàn khác biệt, đã biến hình một cách triệt để rồi. Đây có lẽ là 
"hổ" trong mười hai con giáp của người Tạng xa xưa, mọi người để ý mà xem, so với Bạch hổ 
trong Tứ thánh thú mà họ vẽ thực đúng là hai hình hoàn toàn khác nhau.” 


Nhạc Dương nói: "Mười hai con giáp ở vòng này biểu thị thời gian như thế nào vậy? " 


Trang 1.398/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La giải thích: "Giống như cách tính giờ của Trung Quốc cổ đại, mười hai con giáp đại 
diện cho mười hai canh giờ mỗi ngày, mỗi canh giờ tương đương với hai tiếng đồng hồ hiện đại. 
Cụ thể như sau: Trời sáng là thỏ, mặt trời lên là rồng, giữa buổi sáng là rắn, giữa trưa là ngựa, 
giữa buổi chiều là dê, mặt trời ngả Tây là khỉ, mặt trời lặn là gà, trời tối là chó, nửa buổi tối là 
lợn, nửa đêm là chuột, nửa đêm về sáng là trâu, trời hửng là hổ. Điểm khác biệt là, người Tâu 
Tạng cổ lấy thời điểm trời sáng làm bắt đầu một ngày mới, chứ không phải lúc nửa đêm." 


Trương Lập nói: "Vậy thời gian trên tấm gương đồng này biểu thị cái gì chứ? " 


Pháp sư Á La nói: "Vẻ điểm này thì cần phải xem đặc trưng toàn diện của tấm gương đã. Chúng 
ta tạm gác mười hai con giáp ở vòng thứ hai này lại, hãu xem hình vẽ ở vòng thứ ba trước. Mới 
ban đầu, chúng tôi đếm được hai mươi tư hình vẽ trong hoa văn hình sóng. Hai mươi tư hình vẽ 
nàu khiến chúng tôi cảm thấy rất khó khăn, mà trong tôn giáo quả thật có rất ít thứ liên quan 
đến con số này. Đầu tiên, chúng tôi giả thiết là Nhị thập tứ tổ, nhưng các hình ảnh này rất hung 
ác, ánh mắt tà dị, lại còn có cả thú lẫn người, hiển nhiên là không phù hợp với suụ đoán ấu. Có 
điều, sau khi các vị trưởng lão quan sát kỹ bản rập, đã phát hiện ra mấy chỗ ấn mật. Mọi người 
xem kỹ đi, chỗ vuốt rồng của Thanh long hướng về sóng biển này, có một chóp nhọn như cái 
sừng; bên dưới mỏ Chu tước, có bóng lưng thấp thoáng ẩn hiện; chỗ đuôi Bạch hổ, ngấm ngầm 
che giấu một móng vuốt; bên trên Huyền vũ không có gì, nhưng nếu quan sát kỹ, nhìn theo ánh 
mắt nó, sẽ thấu có hai đóa hoa sóng bắn tóe lên, nhưng lại không va vào nhau. Cộng với hai 
mươi bốn hình tượng còn lại, không khó để có thể lý giải rằng, ở đâu còn một hình nữa, chẳng 
qua là đã bị giấu đi, ý chỉ rằng mắt người trần không thể nhìn thấy được. Nếu hiểu theo cách 
như vậy, vòng thứ ba của tấm gương này không phải chỉ có hai mươi tư hình, mà là hai mươi 
tám, mọi người có liên tưởng đến gì không? " 


Nhạc Dương lẩm bẩm suy nghĩ: "Hai mươi tám, hai mươi tám? Hai mươi tám đại biểu cho cái gì 
nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba giật mình, buột miệng thốt lên: "Nhị thập bát tú? ” 


"Nhị thập bát tú! " Nghe Trác Mộc Cường Ba nói, Nhạc Dương cũng đã nhớ lại, nói: "A, tôi có 
chút ấn tượng, hình như là Nhị thập bát tú chi quở trong Phật giáo phải không? " 


Pháp sư Á La gật đâu: "Không sai, ban đầu, khái niệm nhị thập bát tú được truyền từ Phật giáo 
Ấn Độ sang, thời cổ đại được dùng để quan trắc thiên tượng, phân chia làm tứ tượng, mỗi tượng 
có bảy tỉnh tú. Nói theo kiểu hiện đại bâu giờ, mỗi tinh tú tức là một chòm sao đấy. Những ghi 
chép sớm nhất cho rằng Nhị thập bát tú là những chòm sao phân định sự vận hành của nhật 
nguyệt, đồng thời chia ranh giới của bầu trời. Ma Đăng Gia kinh quyển thượng, Đại Tập kinh 
quyển bốn mươi mốt, Tú Diệu kinh... tất cả đều có để cập, dùng Nhị thập bát tú để ghi lại ngày 
tháng năm, hoặc luận tính chất củacác tinh tú, hoặc kết hợp với ngày tháng giờ sinh của người 
mà suy đoán cát hung họa phúc. Trong Phật giáo, Nhị thập bát tú không chỉ đại biểu cho hai 
mươi tám chòm sao, mà còn dùng để biểu thị Luân hồi túc quở, vì vậy còn gọi là Nhị thập bát 
quở. Về sau, Nhị thập bát tú lại được Đạo giáo ở Trung Nguyên dẫn dụng, rồi sắp đặt lại thành 
Nhị thập bát tú tỉnh quân, vì vậy, nó có thể biểu thị rất nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, trong nghi thức 
tế bái Mạn Đà La, nó cũng có một vị trí nhỏ nữa." 


Pháp sư Á La chạm tay vào Nhị thập bát tú tinh đồ giữa làn sóng biển ở mặt sau tấm gương 
đồng, nói: "Đương nhiên, khi chúng tôi mới đếm được tổng cộng có hai mươi tám đồ hình khác 


Trang 1.399/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhau, cũng chưa dám đoán định đó chính là Nhị thập bát tú, bởi vì trong các kinh điển của Phật 
giáo, còn có cả Nhị thập bát tổ, Nhị thập bát thiên, Nhị thập bát bộ... nữa, mỗi tên gọi đều hàm 
nghĩa khác nhau. Cuối cùng, sau khi thẩm định nhiều lần, mới nhận định hai mươi tám đồ hình 
đó biểu thị cho Nhị thập bát tú. Có điều, những tri thức về thiên văn lịch pháp có liên quan tới 
Nhị thập bát tú quả thực quá nhiều, quá phức tạp, nên tôi chỉ có thể nói với mọi người một cách 
đơn giản là, ở trên phương Tây Nam, là sao Quở, thuộc phân khu quản hạt của Nam phương 
Chu Tước. Bảy sao dưới sự quản hạt của Nam phương Chu Tước là Cảnh, Qu, Liễu, Tỉnh, 
Trương, Dực, Chẩn. Trong kinh sách gọi sao Quở này là An Tiểu Để, đến ngày trực nhật, nó sẽ 
truyền bệnh dịch, khiến người ta nằm mơ giao hoan với một người đàn bà hoặc đàn ông, dẫn 
đến tinh thần suy kiệt. Bệnh dịch này đồng thời lâu lan giữa những người trong một nhà, khiến 
cả nhà khô héo tiểu tụy, không đầy ba năm, tất cả sẽ bị hút cạn tinh huyết màchết. " 


Trương Lập ngạc nhiên nói: Lồn thì ra người ta hay nói tinh tận nhân vong chính là để chỉ nó 
hải " 


Pháp sư Á La mỉm cười điểm đạm nói: "Tóm lại, một hàng dọc theo hướng Tây Nam này, lần 
lượt chính là trâu trong mười hai con giáp và chòm sao Quở trong Nhị thập bát tú. Vậy là chúng 
ta có thể biết được một cách đại khái rồi, chòm sao Quỷ là tinh tú, đại biểu cho nguồn sáng, Chu 
tước và Bạch hổ đều là tứ tượng, đại biểu cho phương vị, trâu là một trong mười hai con giáp, 
đại biểu cho thời gian, cũng có nghĩa là, khi sao Quỷ vận hành đến giờ Sửu (trâu), chiếu ánh 
sáng từ phương Tâu Nam xuống, sẽ có thể nhìn thấu hình ảnh rõ nét trên tường, nhưng tại sao 
chúng ta lại không thể nhìn thấu hình ảnh đó chứ? Tôi nghĩ, đáp án có lẽ nằm ở bên ngoài vòng 
thứ ba...” 


"Đợi chút đãi! " pháp sư Á La còn chưa dứt lời, Nhạc Dương đã kêu ré lên, hai hàng lông màu 
nhíu chặt. Anh chàng vỗ vỗ trán, nói: "Tôi đã nghe thấy câu này ở đâu rồi ấu nhỉ, để tôi nhớ lại 
xem nào, nhất định là đã nghe thấy ở đâu rồi." 


Trương Lập ở bên cạnh nói: "Kỳ lạ thật, sao hình như tôi cũng từng nghe rồi thì phải? " 


Bị vẻ thần bí của Nhạc Dương và Trương Lập ảnh hưởng, nhất thời tất cả những người trong 
phòng đều nảy sinh ra cảm giác tương tự, tựa như đã từng nghe thấy câu này ở đâu đó rồi, cùng 
lặng vên lục tìm trong ký ức, đã nghe thấy ở đâu rồinhỉ? 


Nhạc Dương lẩm bẩm: "Quỷ? Ngưu? Quỷ... ngưu..., Quỷ vu kim ngưul " Anh và Trương Lập 
đồng thanh kêu lên! 


"Đại hồng liên diệu! " Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức sực hiểu ra, tiếp một câu, đó là chuyện 
của hơn một năm về trước ở Cánh cửa Sinh mệnh. Hơn năm ròng bôn ba vất vả cơ hồ đã khiến 
họ quên sạch cả mấy câu kệ ấu. 


"Văn Thù Bồ Tát, cảm đồng thủy trước ngực mở ra Vô Lượng Minh..." Giáo sư Phương Tân hết 
sức nhanh chóng tìm trong dữ liệu máy tính ra đoạn băng ghi hình đó, mọi ánh mắt lập tức được 
đưa trở về căn mật thất dưới lòng đất ở Cánh cửa Sinh mệnh: giáo sư Phương Tân đang chụp 
ảnh cái miệng cá tượng trưng cho núi Tu Di, còn pháp sư Á La ở bên cạnh thận trọng giải thích: 
"Thực ra, nội dung khắc trên tường, chắc là một phương pháp để xuất hiện hình ảnh. Quỷ ở đâu 
không phải quở quái theo nghĩa truyền thống, mà là một trong Nhị thập bát tú. Kim ngưu là thời 
gian, ú tức là vào thời gian “kim ngưu”, sao Quủ sẽ ở chính giữa phía trên Cánh cửa Sinh mệnh; 
Đại hồng liên diệu, rất rõ ràng chính là ánh sángsẽ chiết xạ qua viên hồng ngọc này, Đại hồng 


Trang 1.400/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


liên đồng thời cũng chính là thánh vật ở nơi sâu thắm nhất trong Bát Đại Băng Đông địa ngục, 
mấy thứ này đều không quan trọng. Ưm... Văn Thù Bồ Tát... phải rồi, mọi người nhìn xuống 
sàn nhà xem, có mấy nơi hình dáng không theo quy tắc, mà có hình lá sen." 


Giáo sư Phương Tân, pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn, Trương Lập, Nhạc 
Dương, tất cả đều kinh ngạc đến bần thần, ngây người nhìn vào màn hình máy tính, tựa như đã 
trở lại hang động ấy... Ngoài bốn chữ "không thể tin được" ra, trong đầu họ chỉ còn là một vùng 
trắng trống rỗng. 


"Sao có thể như vậu được, sao có thể như vậy được? " Trương Lập lầm bẩm hai ba lượt. Nhạc 
Dương cũng phụ họa theo: "Đúng thế, một thứ ở châu Mỹ, một thứ ở Cánh cửa Sinh mệnh, 
cách nhau cả mười vạn tám nghìn dặm, rốt cuộc là chuyện ơì đâu nhỉ? " 


"Thật không dám tin nữa, đây có phải là trùng hợp không? Chắc không phải chứ? " Đường Mẫn 
kêu lên. 


"Đức Ma Hê Thủ La vạn năng, dưới ánh sáng thần thánh của Người, chúng con sẽ đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác! " pháp sư Á La chắp tay thầm khấn nguyện. 


Trác Mộc Cường Ba cũng không sao hiểu nổi: "Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại như vậy? Sao 
lại đặt cùng một thứ ở hai nơi cơ hồ như vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau? Vị sứ giả hơn 
nghìn năm trước ấy rốt cuộc đã nghĩ gì vậy? " 


Lúc này, người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo là giáo sư Phương Tân, ông kéo vạt áo 
Trác Mộc Cường Ba, lớn tiếng nói: "Cường Ba, Cường Ba, viên đá đó đâu rồi? Cậu để đâu rồi? 
Viên hồng bảo thạch ấy? " 


Lữ Cánh Nam cũng nói: "Lúc đó sau khi giao cho cơ quan nhà nước nghiên cứu, tôi đã lấy về trả 
cho anh rồi mà." 


Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, vội vàng nói: “Irong tủ mật mã, trong tủ mật mã chuyên 
để tài liệu của chúng ta, tôi đi lấy ngay đây! " 


Trác Mộc Cường Ba lấy trong tủ bảo hiểm ra viên hồng bảo thạch to bằng cái cúc áo, tất cả mọi 
ánh mắt đều bị hút vào đó, tựa hồ như viên đá đỏ như giọt máu ấy phát ra những tia sáng chói 
lòa rực rỡ. 


Giáo sư Phương Tân kích động đến độ suýt chút nữa đã đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng ông cố 
ghìm tinh thần đang hưng phấn của mình, đồng thời cũng để mọi người khắc chế bản thân, 
không ngừng nhấn mạnh: "Chớ nên gấp, chớ nên gấp, từ từ thôi, nghĩ đi, nghĩ trước đi đã, viên 
đá đỏ ấy đặt ở giữa, đóa sen của Văn Thù Bồ Tát đặt cách Tu Di sơn bao xa nhỉ? Trương Lập, 
cậu đứng lên, hướng Tây Nam, đúng đúng đúng, để mọi người nhìn, tượng Bồ Tát ấy có lẽ cao 
bằng người, đúng, để tôi đưa tấm gương đồng đến vị trí cao ngang ngực cậu, được... tiếp đó sẽ 
là viên hồng bảo thạch này, cần thêm một chiếc bàn nữa, Nhạc Dương, Cường Ba, kê cái bàn 
kia lại đâu, nhanh lên, nhanh lên, cần thận, cần thận! ..." 


Dưới sự chỉ huy hết sức bình tĩnh của giáo sư Phương Tân, căn phòng lập tức biến dạng, viên 
hồng bảo thạch được đặt giữa bàn, dùng một cái đầu đũa chống lên, tấm gương đồng cũng đã 
được đặt lại phương vị. Giáo sư Phương Tân cầm một bộ điều khiển từ xa để bật tắt chùm sáng, 
ngón tay cái mân mê trên nút bấm tựa như trong tau ông là bộ điều khiển phát nổ của quả bom 


Trang 1.401⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậu. 


Trương Lập nói: "Chẳng trách chúng ta chỉ có thể thấu cái bóng mờ mờ chứ không thể nhìn rõ 
hình ảnh, thì ra là bởi chúng ta chỉ sử dụng chùm sáng bình thường. Ánh sáng sau khi được viên 
hồng bảo thạch này chiết xạ sẽ biến thành một chùm sáng tán xạ, lúc chiếu lên gương chắc sẽ 
có hiệu quả khác, ừm, xem ra lại có kỳ tích rồi đây." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Không chỉ có vậu, rất có khả năng cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật trùng 
điệp ảnh, còn nhớ tấm ảnh chụp được ở Maya không? Rất có thể là một phần hình ảnh được 
khắc trên viên bảo thạch, một phần lại khắc trên tấm gương đồng, chỉ lấy được một trong hai 
vật ấu thì vĩnh viễn không thể nào có được tấm hình hoàn chỉnh, chỉ khi chồng hai hình ảnh lên 
nhau, mới có được ảnh phản chiếu hoàn chỉnh." 


Nhạc Dương lắp bắp: "Có... có khả năng vậy sao? Người... người xưa làm sao có được kỹ thuật 
đó chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có khả năng ấy lắm, từ thời Đường, kỹ thuật làm gương thấu quang 
đã đạt tới trình độ đỉnh cao rồi. Khi tra tìm sử liệu, chúng tôi đọc được một đoạn nói rằng, lúc 
Văn Thành công chúa nhập Tạng, để nàng không cảm thấy cô đơn nơi nước người, Đường 
Trung Tông đã lệnh cho các thợ khéo trong đại nội mài một tấm gương đồng đưa đến Tâu 
Tạng. Khi công chúa nhớ nhà, có thể dùng tấm gương này chiếu ánh sáng hắt lên tường, trên 
đó sẽ hiện ra hình ảnh người thân. Còn có thuyết nói rằng, khi tấm gương thay đổi phương vị, 
trên tường sẽ hiện ra những hình ảnh khác nhau. Kỹ thuật tinh diệu thần kỳ ấy, được người 
Tạng gọi là ma kính. Kỹ thuật gương thấu quang này hình như lưu truyềnđược đến đời Tống thì 
mất dần. " 


Pháp sư Á La nói: "Đừng thảo luận mấy chuyện lặt vặt đó nữa, giáo sư Phương Tân, ông bật đèn 
lên đi." 


Giáo sư Phương Tân trịnh trọng ấn nút trên điều khiển, một chùm sáng đỏ chiếu đúng vào viên 
hồng bảo thạch. Khi vị trí của nguồn sáng không ngừng thay đổi, dẫn dân, đã có một chùm sáng 
đỏ khác được viên bảo thạch chiết xạ bắn ra, từ phương thẳng chuyển thành phương ngang, tia 
sáng khuếch tán từ gần ra xa, giống như là quầng sáng của đèn pin, vừa khéo trùng với kích 
thước của gương đồng. Giáo sư Phương Tân lại ấn thêm một nút khác, cho tấm gương bắt đầu 
tiến dần lên đón lấy quảng sáng đỏ ấy, rồi điều chỉnh phương vị, khoảng cách cho phù hợp. Tất 
cả mọi người đều nín thở chờ đợi, nhìn chằm chằm vào mặt tường trắng đối diện với tấm gương, 
trên tường chỉ hắt ra một quầng sáng tròn cao bằng người. 


Một bóng mờ bắt đầu xuất hiện, dần rõ nét hơn. Giáo sư Phương Tân cố đè nén tâm trạng kích 
động, giữ bộ điều khiển trong tay cho tốc độ di chuyển và xoay của gương đồng từ từ chậm lại. 
Cuối cùng, bức họa thần bí đã từ từ trải ra trước ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, tựa như 
có dòng nước chậm chạp ngấm dần từ trên đỉnh bức tường xuống, lại như vầng thái dương mới 
nhú nâng dần đường phân giới của bóng ảnh trên tường lên cao, tất cả đều như mộng ảo, khiến 
mọi người có mặt ở đó đều mê mẩn. 


Nơi đó có núi non vây quanh, vô số ngọn núi sừng sững trải rộng như cánh hoa sen, chính giữa 
đóa hoa là một vách núi dựng đứng cao ngất, từ đó vươn ngang ra ba bình đài, không phải dạng 
bậc thang mà lơ lửng ghim vào vách đá như răng cưa, thác nước, mây trời bao bọc tứ phía, vô số 
cung điện, đình đài, lầu các ấn hiện thấp thoáng. Trong khung cảnh huyền ảo mơ hồ ấy, lại có 


Trang 1.402/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cả chim hạc, chim ưng bay lượn, thật đúng là như chốn Thiên cung tiên cảnh, chỉ có màu nền 
vẫn là một quảng đỏ hồng, thoạt trông rất giống một tác phẩm thuộc trường phái hội họa trừu 
tượng. 


Cả đám người đều nhìn đến thất thần, giáo sư Phương Tân cũng quên cả cố định tấm gương 
đồng, mãi đến lúc tấm gương xoay ởi góc độ khác, hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ mờ nhạt, 
mọi người mới giật mình sực tỉnh. Nhạc Dương cuống quứt kêu lên: "Giáo sư, qua rồi, qua rồi! " 


Giáo sư Phương Tân giật thót người, vội vàng điều chỉnh tấm qương quay trở lại. Pháp sư Á La 
chợt lên tiếng: "Không đúng, ánh sáng này không đúng, các vì sao chiếu ra ánh sáng tự nhiên, 
thông qua hồng bảo thạch chiết xạ mới thành ánh sáng đỏ, nhưng đây chúng ta lại trực tiếp 
dùng ánh sáng đỏ, vì vậy hình ảnh vẫn chưa chính xác, phải đổi nguồn sáng khác đi." 


Giáo sư Phương Tân liền điều chỉnh lại quang phổ, sử dụng ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Lần 
này, hình ảnh họ nhìn thấy đảo ngược lại, dẫn dân hình thành từ dưới lên trên, giống như một 
màn ảo thuật. Một cảnh tượng càng khiến người ta không dám tin vào mắt mình lại xảy ra, cả 
một vùng bên ngoài trần thế đào nguyên rực rỡ sắc màu, vô số lầu các đình đài rực rỡ ánh vàng 
lơ lửng trên không trung, từ từ trải hiện ra trước mắt đám người may mắn. 


Sau khi đổi sang sử dụng ánh sáng tự nhiên, chùm sáng được viên bảo thạch chiết xạ không ngờ 
lại không biến thành rực rỡ bảy màu liên tiếp như cầu vồng, mà lại như ngòi bút của nhà danh 
họa, phân bố hết sức hài hòa thành trời xanh mây trắng, núi tuyết mênh mang, tùng xanh hoa 
đỏ, chim bay thú chạy, vệt ráng hồng kia vừa khéo tạo thành vắng dương đang lấp ló phía trời 
Đông. "Đây... rốt cuộc là... sao mà làm được vậy! " Trương Lập đứng gần bức tường nhất, vươn 
tay ra chạm vào đó, trên mu bàn tay lập tức hiện lên một kiến trúc dạng cung điện, tường trắng 
đỉnh vàng, cột nhà màu đỏ rực, xà rường đều rực rỡ sắc màu, nhìn rõ cả những điêu khắc chạm 
trổ trên song cửa. Trên lưng con thú gắn trên nóc nhà có một con chim đang đậu, ánh sáng lấp 
lóa lướt qua như mộng như ảo. Trương Lập nín thở một hồi lâu, như chỉ sợ mình thở ra một hơi, 
sẽ khiến con chim nhỏ không bằng đầu kim kia sợ hãi mà bay đi mất. 


Đợi đến lúc bức họa trải hết ra, chỉ thấy núi tuyết sừng sững, cây xanh mơn mởn, mây lành vấn 
vít rạng rỡ, khe núi mờ mịt, nhìn xa thấy tiên sơn lừng lững, núi non san sát, thanh sơn ngọc 
tuyên, khí thế hiên ngang, lầu đài dựa vào núi non, ẩn hiện tựa thiên cung vườn thánh, rộng rãi 
khoáng đạt, khí tượng dạt dào. Đến chỗ gần, càng có thể thấy lưu lụ rực rỡ, hươu nai chạu 
nhảy... 


Trước tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hơn cả tạo hóa ấy, bất cứ hình dung nào cũng đều là vô 
nghĩa. Ánh mắt hút theo luồng sáng, tâm tình cũng theo cảnh vật mà dập dờn dao động, ở vòng 
ngoài cùng của cảnh tượng, vẫn là mấy kú hiệu mật mã Tạng cổ được phóng to lên mấy lần, lỏ 
lộ như khắc trên tường "Hương Ba La mật quang bảo giám". 


Trong khoảnh khắc, thời gian không gian như ngưng đọng, đến hơi thở cũng ngừng theo, cả 
đám người ngây nhìn hình ảnh trên tường, cảnh đẹp mỹ diệu trên đó đã thu hút trọn linh hồn 
họ. Tiên cảnh trong truyền thuyết trải qua nghìn năm vùi lấp trong lịch sử, cuối cùng đã trùng 
hiện lên trước mắt người đời. 


Chú Thích 


Trang 1.403/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


1.Con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian. 


Trang 1.404/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 31 - Bí Vật Đăng Sau Bïnh Ảnh Phản 
Chiêu (1) 


Khoảnh khắc ấy, đám người đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu cuối cùng cũng đã được thoáng 
nhìn qua vị trí của Bạc Ba La. Bạc Ba La thần miếu vốn vẫn chỉ được cho là có tồn tại, trong 
phút chốc trở nên rõ rệt mà gần gũi vô cùng. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương thảu đều ngẩn ngơ 
không thốt lên nổi một lời, hoàn toàn bị hình ảnh chiếu xạ trên tường chinh phục, còn pháp sư 
Á La thì không biết đã thành tâm khẩn cầu Phật bao nhiêu lần, Đường Mẫn lại càng kích động 
đến độ nước mắt lã chã tuôn rơi, kéo vạt áo Trác Mộc Cường Ba nhảy cẵng lên, mừng rỡ: "Tìm 
thấu rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi! " Bàn tau Trác Mộc Cường Ba mạnh mẽ đặt lên 
vai Đường Mẫn, cũng kích động không kém gì cô: "Đúng thế, cuối cùng đã tìm thấu rồi." 


"Bước vào ngưỡng vọng, ngầng đầu rồng giương cánh phụng: Lui ra ngửa mặt, câu cao ngất núi 
vờn mâu..." giáo sư Phương Tân chốc chốc lại gật đầu, tựa như đang thưởng thức mỹ tửu danh 
trà; chốc chốc lại lắc đầu, chỉ thấy trời đất bao la không gì li kì là không có, đột nhiên trông thấu 
một bức tranh như thế nhất thời cũng chưa dám tin vào những gì đang tận mắt nhìn thấy, tiếc 
nhất là, bản thân ông lại không thể nào đến được nơi như thế. 


Hồi lâu sau, Trương Lập mới cấu mạnh vào tay Nhạc Dương, Nhạc Dương hét toáng lên kêu 
đau oai oái, Trương Lập mới nói: "Không phải nằm mơ, Shangri- la tồn tại thật hay sao? Thật sự 
có một nơi như thế hay sao? " 


Nhạc Dương giơ bàn tay bị Trương Lập cấu đến tím bầm xoa mạnh dưới cằm, thở dài cảm thán: 
"K tích, đây đúng là kỳ tích, đừng nói là một nghìn năm trước, dẫu là một nghìn năm sau nữa, 
cũng chỉ có thể dùng hai chữ "kỳ tích" để hình dung mà thôi! " 


Cảm giác kinh ngạc và mừng rỡ ban đầu từ từ lắng xuống, giáo sư Phương Tân nói: "Được rồi, 
các bạn của tôi, chúng ta còn chưa tìm thấy nơi đó đâu, giờ mới chỉ được nhìn hình ảnh của Bạc 
Ba La thần miếu mà thôi. Khoảnh khắc kích động đã qua đi rồi, cần phải dùng lý trí để quan sát, 
cần phải tìm ra con đường chúng ta sẽ đi. Nhạc Dương, bên trong kia có cái tủ, kê ở đầu giường 
ấu, tủ màu đỏ ấy, nhìn thấy chưa? Trong đó có máy quay phim đấy, bắt đầu làm việc, tôi còn 
phải tiếp tục điều chỉnh vị trí của tấm gương đồng một chút nữa để được hình ảnh rõ nét nhất, 
cậu lấu máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình thay đổi, sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính xử lú 
lại, OK2 " 


Nhạc Dương ởi lấy máy quay, giáo sư Phương Tân bắt đầu tiếp tục điều chỉnh vị trí tương đối 
giữa tấm gương và viên hồng bảo thạch, đồng thời nói: "Mọi người thấy bức tranh tiên cảnh nàu 
như thế nào? " 


Đường Mẫn lên tiếng: "Rất giống trong các tài liệu về Shangri- la mà chúng ta tìm được, rất 
nhiều tài liệu miêu tả như vậy, đó là một nơi thần bí ẩn tàng đâu đó trên cao nguyên Thanh 
Tạng, cả vương quốc được bao bọc trong hai tầng núi tuyết, gồm tám khu vực tựa như tám cánh 
hoa sen, chính giữa là núi tuyết, ban đầu được gọi là Vương cung Kala, trong đó có lãnh tụ tối 
cao của vương quốc Shangri- la. Tương truyền, những cư dân sống ở Shangri- la đều là Thánh 
nhân có trí tuệ vời vợi, thân thể cao lớn, lại sở hữu sức mạnh của thiên nhiên, cho đến ngày naụ, 


Trang 1.405/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


họ vẫn lợi dụng nền văn minh phát triển cao độ, thông qua một đường hầm bí mật gọi là "cái 
rốn của quả đất" để liên hệ với thế giới này, đồng thời khắc chế và kìm hãm thế giới nàu. Sự 
thực thì, đã từ rất lâu rồi, đường hầm thần bí gọi là "cái rốn của quả đất" này vẫn luôn được coi là 
con đường duy nhất dẫn đến Shangri- la, đồng thời trở thành mấu chốt quan trọng trong quá 
trình tìm kiếm vùng thánh địaấu. " 


Pháp sư Á La nói: "Shangri- la là một thế giới thân bí được núi tuyết vâu bọc. Trong Phật giáo, 
Shangri- la là thánh địa mà con người ngưỡng vọng, nằm ở phía Bắc Nam Thiêm Bộ châu, hình 
tròn, dạng như tám cánh hoa sen, quanh vùng trung tâm và hai bên những cánh sen đều có núi 
tuyết, các cánh sen được phân tách bởi dòng nước hoặc núi tuyết. Núi tuyết và núi trọc, núi đá 
và cỏ câu, rừng cây ăn quả, hồ nước, viên lâm... đều được bố trí hài hòa đến độ khiến người ta 
sau mê ngâu ngất. Ở nơi đó không có nghèo đói và khốn khổ, không có bệnh dịch và cái chết, 
cũng không có những nghi kụ gian trá giữa người và người, lại càng không có oán hận hay giết 
chóc... Ở nơi đó quanh năm hoa nở, nước trong leo lẻo, mùa màng lúc nào cũng chờ người thu 
hoạch, quả câu ngọt lịm rung rinh đầu cành, vàng bạc la liệt, núi non chất đống ngọc ngà, tiện 
tay nhặt lên một viên cũng hết sức trân quú. Đương nhiên ở đó không dùng đến tiền, bởi có tiền 
cũng vô dụng. Người ở đó có thể dùng ú niệm chi phối tất thảy vạn vật ở ngoại cảnh, hễ thấu 
lạnh, quần áo sẽ tự động dày thêm, khi nóng sẽ lại tự mỏng đi; muốn ăn thứ gì, các món ăn 
ngon ngọt sẽ tự bay đến trước mặt, no rồi, thực phẩm lại tự động lui đi. Tuổi thọ của người ở 
Shangri- la phải tính bằng con số nghìn năm, muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, chỉ khi 
nàosống chán chường rồi, cảm thấy nỗi khổ của sự trường thọ, muốn nếm mùi cái chết ra sao, 
mới thoải mái thong dong màchết... " 


Trương Lập đứng bên cạnh giúp Nhạc Dương điều chỉnh máy quay phim, nghe pháp sư Á La 
giảng giải, bất giác ngẩng đầu lên: "Ô, thế chẳng phải là..., chỉ có Vườn Địa đàng mới hoàn mỹ 
như vậy thôi chứ." 


Đường Mẫn lại lên tiếng: "Không chỉ có vậy thôi đâu, có sách còn chép rằng, Shangri- la nằm 
trên hòn đảo nổi giữa một cái hồ đầy rượu ngon, có tòa vương cung nằm giữa khu rừng thần 
thánh, muốn đến hòn đảo đó, cần phải ngồi lên "kim điểu" mới đi được. Còn có sách khác chép 
rằng, ở khu vực Khang Ba từng có một đứa trẻ đã đến Shangri- la. Đứa trẻ trông thấu những đóa 
sen to bằng bánh xe, vì đi đường mệt quá, liền nằm trên cánh sen khổng lồ thiếp đi một giấc, 
lúc tỉnh dậy thì thấy toàn thân thơm ngát dìu dịu. Trở về đến nhà, cha mẹ đứa trẻ đều đã qua 
đời, xung quanh là một đám người già tóc bạc. Đứa trẻ phải mất một lúc lâu, mới nhận ra những 
ông bà già ấu đều là bạn bè năm xưa chơi chung vớimình. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tóm lại, ở Tâu Tạng mà cậu muốn nghe truyền thuyết về Shangri- la 
thì có nghe mười ngày mười đêm cũng không hết, rất nhiều câu chuyện vừa tường tận kỹ càng 
lại vừa sinh động hấp dẫn, có điều không ai chứng thực được mà thôi. Trước đây, tôi vẫn luôn 
cho rằng, đó chỉ là một vùng lạc thổ tự do và hạnh phúc tồn tại trong lòng những người nông nô 
chịu nhiều tầng áp bức ở xã hội cũ, chưa bao giờ tin rằng đó lại là sự thật, nhưng hôm nau..., 
thật đúng là không thể nào ngờ được, thật không thể nào ngờ được... trên đời này lại có một nơi 
như vậy tồn tại! " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng vậu, kỳ thực bất kể là trong phiên bản truyền thuyết nào, hình 
dáng của Shangri- la cũng giống nhau một cách kinh ngạc, có hình bông sen tám cánh. Từ điểm 
này, có thể nhận thấy rằng, nơi nàu cũng không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng và bịa đặt của 
người xưa, nhất định là phải có một hình mẫu nào đó. Mọi người nhìn thử mà xem, bức họa nàu 


Trang 1.406/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


và vương quốc Shangri- la trong truyền thuyết kia thật giống nhau, mấy ngọn núi tuyết kia đều 
uốn quanh, trông có giống một cánh hoa màu trắng không? " 


Trương Lập nói: "Nhưng làm gì có tám cánh chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân giải thích: "Những người thợ ngày xưa muốn hình ảnh của Bạc Ba La thần 
miếu hiện lên, nên đã xử lý rất tốt địa hình tổng thể của vùng Shangri- la này. Chúng ta chỉ có 
thể thấy bốn ngọn núi tuyết, nhưng đây thuộc hướng đối diện Bạc Ba La thần miếu, còn hướng 
không nhìn thấy kia thì lại nằm ở sau lưng, có lẽ còn bốn ngọn núi tuyết nữa đấy. Nhìn xem, vì 
chiết xạ qua viên hồng bảo thạch, nên màu nền cũng là một sắc hồng nhàn nhạt, nhưng mọi 
người có để ý thấu không, ở phía trên cùng kia có những vệt mờ mờ, đó chính là khoảng trống 
hình cung giữa hai ngọn núi mà chúng ta không thấy được đó, thật đúng là tỉnh xảo hết mức.” 


Nhạc Dương nói: "Vậy thì bao nhiêu những kiến trúc như cung điện ở trong đây đều là Bạc Ba 
La thần miếu cả à? " 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không, Bạc Ba La thần miếu có lẽ chỉ là một trong những tòa 
cung điện ở đây thôi, bên trong còn rất nhiều công trình khác nữa, vương cung của Shangri- la 
chẳng hạn, ít nhất là các truyền thuyết đều nói nhưvậy." 


Nhạc Dương lại hỏi: "Vậy thì, tòa nào mới là Bạc Ba La thần miếu đây? " 
Đường Mẫn nói: "Chắc là tòa cao nhất kia rồi! " 

Trương Lập phản đối: "Không phải, chắc là tòa tráng lệ nhất kia kìa." 
Đường Mẫn cãi: "Không, là tòa cao nhất chứ! " 

"Không đúng! ” 


Pháp sư Á La lên tiếng: "Có gì mà phải tranh cãi, những tòa cung điện mà mọi người trông thấu 
ở đây, đều không phải là Bạc Ba La thần miếu." 


Trương Lập và Đường Mẫn ngoảnh đầu lại, đồng thanh "ủa" lên một tiếng. 

Giáo sư Phương Tân gật đâu: "Không sai, tôi đồng ú với cách nhìn của pháp sư Á La, trong 
những tòa cung điện chúng ta nhìn thấy ở đây, không hề có Bạc Ba La thần miếu. Đầu tiên là 
phong cách kiến trúc, không có tòa nào có phong cách gần giống với Đảo Huyền Không tự và 
Cánh cửa Sinh mệnh, tất cả những kiến trúc này nếu không tỉnh tế tỉ mỉ thì lại nguyên thủy đơn 
sơ, rõ ràng không được xây dựng cùng một thời kỳ. Còn nữa, thử nhìn lại những kiến trúc hiện 
ra bên ngoài nàu đi, mọi người có để ú thấy hau không vậy? Không có cái nào hoàn chỉnh cả, 
nếu không bị đá núi che khuất thì lại ẩn hiện sau rừng cây. Tuy nói là chúng ta trông thấy, 
nhưng thực ra đó đều chỉ là một phần của tổng thể kiến trúc mà thôi. Có thể nói rằng đây là 
một thứ thủ pháp nghệ thuật của người xưa, khiến cho các đình đài lầu các thêm vẻ thần bí 
huyền hoặc, càng có sức hút hơn, nhưng nếu xét trên mục đích của tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu thì rõ ràng là không ổn chút nào. Phải biết là, vị sứ giả mang theo ba tín vật kia ra thế giới 
bên ngoài, mục đích chính là để hậu nhân có thể lần theo đầu mối mà ba thánh vật nàu cung 
cấp tìm đến Bạc Ba La thần miếu. Vậy thì, dù cho không để Bạc Ba La thần miếu lồ lộ ra trước 
mắt chúng ta, ít nhất cũng phải có một dấu hiệu rõ ràng, để người ta có thể chú ý đến chỗ ấy. 
Màtrong toàn bộ tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này, dấu hiệu duy nhất chính là đây..." giáo 


Trang 1.407/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sư Phương Tân điều khiển xe lăn đến sát chân tường, gắng hết sức vươn người và cánh tay chỉ 
vào một điểm trên tường. 


Mọi người đều nhìn theo ngón tay giáo sư Phương Tân chỉ tới, quả nhiên, trong toàn bộ bức họa 
được gương đồng phản chiếu lên tường, ánh sáng đỏ tụ thành một điểm đỏ hết sức bắt mắt ở 
đó, giống như có ống ngắm hồng ngoại hướng lên tường vậy. Đó là một vị trí ở mép bình đài 
tầng thứ ba, một chấm đỏ lộ ra giữa khoảnh rừng rậm. Nhạc Dương không kìm được buột miệng 
hỏi: "Nhưng ở đó có gì đâu chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: "Đúng thế, chính là không có gì cả, mọi người nghĩ kỹ lại xem, lối vào 
Cánh cửa Sinh mệnh nằm ở đâu, lối vào Đảo Huyền Không tự nằm ở đâu? Những chỗ đó chẳng 
phải là cũng không có gì hết cả hay sao? Như thế mới phù hợp với phong cách kiến trúc của tôn 
giáo kia, kiến trúc vùi sâu trong lòng đất, lối vào căn bản không thể phân biệt được, đó mới là 
Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đang kiếm tìm! " 


Nhạc Dương vẫn thắc mắc: "Nhưng mà..." 


Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp: "Hơn nữa, hãy chú ú quan sát xem, ở đây không chỉ có một 
điểm đỏ thôi đâu, hãy nhìn màu nền của cả bức họa, từ khoảng cách xa, màu nền nhàn nhạt ấu 
chia làm hai khối, giống như là hai miếng băng dính đỏ trong suốt vậy, khi dán chồng lên nhau, 
màu sắc sẽ đỏ hơn một chút, có thấu hay chưa? Phần trùng lắp này, lờ mờ phác họa ra con 
đường dẫn đến điểm đỏ ở kia, đâu tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Những người thời cổ 
đại nàu rất giỏi đem bí mật ẩn giấu bên trong những thứ tưởng chừng như hết sức bình thường, 
giống như là các đồ hình đằng sau tấm gương đồng kia vậy, thoạt nhìn tưởng chẳng có gì đặc 
biệt, ai ngờ nó lại ẩn chứa bao nhiêu thông tin như thế." 

Nhạc Dương trợn tròn mắt lần theo đường màu đỏ sậm hơn một chút ấy, kinh ngạc thốt lên: 
"Đúng thật đấu, nói theo kiểu của trinh sát chúng tôi, phần màu đỏ này chính là một đường đánh 
dấu, chỉ cách để từ chỗ thấp nhất đi một mạch lên tầng bình đài thứ ba. Người xưa đã giấu nó 
giữa đá núi và màu nền tự nhiên, thật không thể nào tin được, mắt giáo sư thật là tinh tường." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Trong lòng có nghĩ đến thì mới tìm ra được. Ngay từ lúc mới nhìn 
thấu bức họa này, ngoài kinh ngạc chấn động ra, tôi còn cảm thấy có nhiều điểm hết sức kù 
quái, chính sự nghỉ hoặc ấy đã dẫn dắt tôi tìm thấu chỗ đánh dấu nàu." 


Pháp sư Á La nói: "Nhưng, chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quuết được." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không sai, dựa theo các ghi chép trong cổ thư, tòa thành ánh sáng 
tỏa chiếu này có lẽ là món tín vật thứ hai được vị sứ giả kia mang ra thế giới bên ngoài. Giáo sư 
Phương Tân đã phá giải được câu đố, khiến chúng ta biết rằng, nó chỉ dẫn cách thức từ tầng 
thấp nhất của Shangri- la leo lên bình đài tảng thứ ba để tìm thấy lối vào Bạc Ba La thần miếu, 
nhưng làm sao tìm được Shangri- la thì chúng ta vẫn chưa hề có đầu mối nào cả." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Còn nhớ cái khóa gỗ cổ xưa của Trung Quốc mà chúng ta phải gỡ ra 
trong lúc luyện tậpkhông? ” 


Đường Mẫn đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba liếc sang phía Nhạc Dương 
và Trương Lập. Hai anh chàng đưa mắt nhìn nhau. Rồi cả bốn người đều hướng ánh mắt về 
phía giáo sư Phương Tân. Câu nói vừa rồi của ông khiến họ như ngộ ra được điều gì đó. Giáo sư 


Trang 1.408/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại tiếp tục: "Khi mọi người gỡ xong mảnh đầu tiên của khóa gỗ, những mảnh còn lại sẽ tự động 
được gỡ ra một cách dễ dàng. Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu này chính là mảnh gỗ đầu 
tiên chúng ta gỡ ra được đó. Còn chuyện làm sao mới đến được Shangri- la, tôi tin rằng, chẳng 
mấy chốc nữa chúng ta sẽ tìm ra được thôi. Giờ đây, điều chúng ta cần phải làm, chính là dựa 
vào bức họa này để tìm thêm nhiều đầu mối nữa. Nãy giờ đều chỉ biết ngâu ngất ngắm bức họa 
tinh diệu tuyệt mỹ này, giờ ai có thể nói cho tôi biết, mọi người có phát hiện ra nó có điểm gì 
bất thường hay không? " 


Trương Lập giành nói trước: "Tôi biết rồi, tầng mây ở trên cùng có vấn đề." Anh chàng hướng 
về phía Nhạc Dương nhướng mày một cái, rồi lại nói: "Đó rốt cuộc là áng mây hay là thứ gì chứ? 
Một con rắn rực rỡ nhiều màu? Những cái lông tua tủa ở rìa ngoài kia là gì chứ? " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu khen: "Đúng vậu, đây là điểm dị thường nổi bật nhất trong bức 
tranh này, xung quanh không phải là gai chĩa ra, mà là chùm ánh sáng mới đúng. Khả năng 
quan sát tự nhiên của cổ nhân hết sức nhạy bén, từ thời viễn cổ họ đã chú ý phát hiện ra mặt 
trời tỏa sáng theo những đường tròn đồng tâm. Có rất nhiều dân tộc từ thời xa xưa ăn lông ở lễ, 
đã biết dùng một vòng tròn, có thêm một vòng tua tủa như vậy để biểu thị mặt trời trong các bức 
bích họa của mình rồi." 


Trương Lập thất thanh kêu lên: "Cái... cái gì chứ? Ý giáo sư muốn nói, đây là mặt trời hay sao? 
Trông dài thườn thượt thế, bảo là ống đèn huỳnh quang nghe còn có lý hơn, mặt trời sao lại như 
thế được? " 


Giáo sư Phương Tân nói: "Vậy nên mới nói đây là một điểm kỳ quái, theo lý thì hình này có lẽ 
biểu thị nguồn ánh sáng đang tỏa ra, chỉ có điều hình dạng của nó thật quá cổ quái mà thôi. " 
Đường Mẫn hỏi pháp sư Á La: "Liệu có khả năng hình vẽ này ngảm ám chỉ điều gì trong tôn 
giáo hay không? " 


Pháp sư Á La còn chưa trả lời, giáo sư Phương Tân đã lên tiếng: "Chắc không đâu, chim bay thú 
chạy, núi non sông dài, nhật nguyệt tinh tú, đó là những hình vẽ nhận biết về thế giới tự nhiên, 
bất kể là dân tộc nào, hệ tư tưởng nào, cũng đều có ú nghĩa như nhau cả thôi." Pháp sư Á La 
gật gật đầu thừa nhận ý kiến của giáo sư Phương Tân. Những người còn lại thoáng nhíu màu. 


Giáo sư Phương Tân lại nói: "Vấn đề này tạm thời gác sang một bên, chúng ta tiếp tục tìm xem, 
có còn điểm nào đặc biệt hau kỳ quái nữa không? " 


Đường Mẫn lần tìm trên bức hình chiếu một lượt, vỗ tau nói: "Có rồi, phần bên dưới bức tranh 
này không có gì cả, điểm này cũng rất lạ. " 


Giáo sư Phương Tân gật đầu tán thưởng, nói: "Đúng thế, tôi cũng lấy làm kỳ quái. Theo lý mà 
nói, Hương Ba La mật quang bảo giám này là một tấm gương đồng hình tròn, hình ảnh mà 
chúng ta nhìn thấy lẽ ra cũng phải là cả một hình tròn, nhưng ở đây chúng ta lại chỉ thấu hơn 
một nửa, một phần năm phía dưới cùng không hề có gì hết. Nếu bảo rằng có thể là do vị trí của 
viên hồng bảo thạch hoặc tấm gương không đúng, thì chúng ta không thể nhìn thấu những hình 
ảnh rõ nét như thế này được, do đó không thể nói rằng đó là do kỹ thuật của người thợ chưa 
đạt. E rằng chỉ có thể kết luận rằng người xưa đã cố ý làm vậy. Mọi người thử nghĩ xem, tại sao? 
Tại sao phần dưới cùng ấy lại không có gì? Nếu như có, thì bên dưới đó nên là gì chứ? " 


Trang 1.409/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn lầm bẩm: "Bên dưới, bên dưới... bên dưới chắc là phải có rất nhiều nước mới đúng." 


Trác Mộc Cường Ba giật bắn cả người, câu nói ấu của Mẫn Mẫn tựa hồ đã chạm đến điều gì đó, 
nhưng rất mơ hồ. Gã ngầm tự hỏi mình hai lượt: "Bên dưới có rất nhiều nước? Bên dưới có rất 
nhiều nước? Rốt cuộc câu nói ấu khiến mình nghĩ đến điều gì nhỉ? Kỳ lạ thật, cảm giác này lạ 
quá, giống như lần đầu tiên nghe thấu Babatou nói kẻ địch đáng sợ nhất là kẻ địch mà ta không 
nhìn thấy vậy, nhất định là mình đã bỏ sót điều gì đó rồi, rốt cuộc là điều gì đây nhỉ? " 


Giáo sư Phương Tân nhìn pháp sư Á La, nói: "Có lẽ là như vậu, rất nhiều truyền thuyết đều cho 
rằng, Shangri- la trôi nổi trên một hồ nước, hoặc Shangri- la được vây giữa rất nhiều hồ nước. 
Ưm, đâu là điểm nghi ngờ thứ hai, có còn chỗ nào khác nữa không? " 


Pháp sư Á La nói: "Màu sắc của núi và đá ở đâu, không biết có thật hay không, tôi cũng chưa 
dám khẳng định..." 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ý của pháp sư là, núi non ở đâu đều bị màu nền phủ lên, không biết 
có phải bản thân nó đã màu đỏ rồi, hay là do màu của viên hồng bảo thạch này, có phải vậy hau 
không? " 


Pháp sư Á La gật đâu. Giáo sư Phương Tân lại nói: "Ừm, đâu đích thực là một vấn đề đáng cho 
chúng ta suy nghĩ. Tất nhiên, có thể nới là do viên hồng bảo thạch. Nhưng hãy nhìn màu sắc 
của các kiến trúc và cây rừng, có thể thấu rằng, cổ nhân hoàn toàn có khả năng khiến viên hồng 
bảo thạch này chiết xạ ra ánh sáng không phải màu đỏ ở một số chỗ nào đó. Vậy thì có khả 
năng đá núi ở đâu vốn đã là màu đỏ rồi, đá núi màu đỏ..." 


"Đá núi màu đỏi " Khi giáo sư Phương Tân lặp lại câu nói này lần thứ hai, ánh mắt ông bắt gặp 
ánh mắt pháp sư Á La. Hai người cùng lúc nhận ra vẻ chấn động và kinh ngạc trong mắt nhau. 
"Đá! Nứưi! Lửa! " giáo sư Phương Tân nhấn giọng thốt lên từng chữ một, còn pháp sư Á La thì 
liên tiếp gật đầu. 


"Ôi cha! " giáo sư Phương Tân vỗ mạnh vào thành chiếc xe lăn, suứt chút nữa làm rơi cả bộ điều 
khiển từ xa, kích động chỉ vào bức ảnh do gương đồng phản chiếu lên tường: "Có một chỗ rõ rệt 
nhất, mà cũng khó tin nhất, vậu mà tất cả chúng ta lại hoàn toàn không để ú đến! Ba tầng bình 
đài kia, cũng chính là kết cấu chủ thể của bức Hương Ba La mật quang bảo giám này, ba tẳng 
bình đài ấy làm sao mà hình thành ra được! Nếu không phải là đá núi lửa có mật độ cao nhất, 
khả năng chịu lực lớn nhất, căn bản không thể có bình đài vươn ra khỏi vách đá xa đến mức ấy 
được, sự đứt gãy hoặc chồng đè của các mạch núi cũng không thể hình thành ra kết cấu bình đài 
như thế. Kết cấu này, chỉ có thể hình thành khi núi lửa phun trào lên mà thôi. Ban đầu, chỗ trên 
vách đá này có lẽ chỉ gồ lên một chút, nhưng khi nham thạch nóng chảy qua, bị chỗ gồ ấu chặn 
đường tiến, liền dừng lại ở đó, cứ dồn hết lần này đến lần khác, hết lần nàu đến lần khác mới 
hình thành nên kết cấu dạng bình đài mà chúng ta trông thấy hôm nay. Diện tích rộng như vậy, 
chiều dài vươn ra khỏi vách đá xa như vậu, bình đài này không thể hình thành trong một hai lần 
phun trào được đâu, mà là rất nhiều lần, rất nhiều lần. Vậy thì diện mạo chân thực của Shangri- 
la mà chúng ta đang tìm kiếm, chính là... một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động và bị núi tuyết 
bao bọc xung quanhl ” 


Không ai có thể ngờ được, bí ẩn suốt mấy nghìn năm nay về Shangri- la, lại bị giáo sư Phương 
Tân giải đáp chỉ bằng một lời trong một cuộc thảo luận như thế này. Đã có bao người tốn cả đời 
đi tìm Shangri- la trong truyền thuyết, nhưng thậm chí còn chẳng có cả cơ hội nhìn thấu 


Trang 1.410/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tâu Tạng Hà Mã 


Shangri- la từ xa xôi tít tắp dù chỉ một lần. Khi Hương Ba La mật quang bảo giám mở ra, đám 
người may mắn này liền bị hết đợt sóng mừng vui này đến đợt sóng mừng vui khác bao bọc lấu. 
Trong khoảnh khắc này đây, bọn họ đã hết sức tỉnh táo mà nhận ra rằng, Shangri- la không còn 
xa xôi diệu vợi nữa, nói không chừng, chỉ một chốc lát nữa thôi, họ sẽ lập tức tìm ra con đường 
duy nhất dẫn đến chốn thánh địa nhân gian nàu cũng nên. 


Trang 1.411/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 32 - Bí Vật Đằng Sau Hïnh Ảnh Phản 
Chiêu (2) 


Pháp sư Á La lại chắp tau niệm chú. Nhạc Dương tay cảm máy quay phim, bất giác hướng ống 
kính về phía giáo sư Phương Tân. Trương Lập dang rộng hai tay ra, ngước nhìn giáo sư, vừa 
cười vừa lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải, cùng lúc có đến một mớ từ ngữ nhảy múa 
trong óc anh "vĩ đại, tiên tri, vượt thời đại..." Mẫn Mẫn thì lao ào lên, quò xuống ôm giáo sư thật 
chặt, "Bác thật là giỏi quá, giáo sư, ” rồi còn hôn lên trán giáo sư Phương Tân mấy cái liền. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân chăm chăm, giáo sư nhìn gã với ánh mắt cổ vũ 
khích lệ, Trác Mộc Cường Ba khẽ gật gật đầu, giáo sư Phương Tân cũng khẽ gật gật đầu, rồi cả 
hai cùng nở một nụ cười hiểu Ú. 


"Được rồi Mẫn Mẫn, " giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên vai Đường Mẫn: "Cháu làm bác không thở 
nổi rồi đây này." Đợi Đường Mẫn lùi lại phía sau một chút, giáo sư Phương Tân nói tiếp: "Đây 
cũng không phải mình tôi nghĩ ra được, mà là kết quả nỗ lực chung của tất cả mọi người. Mọi 
người hãu kiểm chế tâm trạng phấn khích, để chúng ta tiếp tục phát hiện thêm những huyền cơ 
ấn chứa sau bức họa này đã, xem nó còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ nào 
nữa hay không." Bấy giờ, tất cả mới lại tiếp tục tập trung chú ý vào bức tranh phản chiếu trên 
tường. 


Lần này ai nấy đều quan sát hết sức cần thận, nhìn thật kỹ từng chỉ tiết xem bức mật quang bảo 
giám thần bí nàu còn ẩn chứa điều bí mật gì nữa, nhưng rất đáng tiếc, dường như không thể tìm 
ra điểm nào đặc biệt hơn nữa. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng một hỏi rất lâu, chợt nghe giáo 
sư Phương Tân cất tiếng: "Dường như bí mật đã được phát hiện hết rồi, chi bằng đợi chuyển các 
hình ảnh quay được vào máy tính, sau khi xử lý xong xuôi chúng ta sẽ xem lại lần nữa xem có 
phát hiện gì mới hau không. Nhạc Dương, ghi hình đến đâu rồi? Này, Nhạc Dương, Nhạc 
Dương, tôi gọi cậu đấu. Hôm nay sao cậu không phát biểu ý kiến gì cả, như vậy đâu có giống với 
cậu, năng lực quan sát của cậu đâu rồi? " 


Nhạc Dương dịch chiếc máy quay trước mắt ra, cười nói: "Bởi vì đó đều là những chỗ tương đối 
rõ ràng và nổi bật, tôi nghĩ mọi người chắc chắn nhận ra được. Tôi muốn tìm những chỗ khác 
biệt bị ấn đi giống như giáo sư và pháp sư Á Lacơ." 


Trương Lập cười hì hì: "Chẳng thành thật chút nào cả, không tìm được thì bảo là không tìm 
được đi cho rồi." 


Khóe miệng Nhạc Dương hơi nhếch lên, để lộ nụ cười tự tin và ngập tràn ánh nắng đặc biệt của 
mình, nói: "Tôi tìm thấy rồi đấy." 


"O, nói ra cho mọi người nghe xem nào." Giáo sư Phương Tân và những người còn lại cùng 
dỏng tai lên. 


Nhạc Dương lại không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào bức họa thần kỳ kia một lúc lâu, những 
người khác cũng chăm chú dõi theo ánh mắt của anh chàng, trong chốc lát cả gian phòng lại 


Trang 1.412/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lặng như tờ, chỉ còn nghe có tiếng lầm bẩm của Trương Lập: "Thằng nhóc này, sao mà lắm trò 
thế không biết." 


Cuối cùng, Nhạc Dương cũng giơ một tay lên, chỉ vào chính giữa bức họa: "Cây ở chỗ này, rất to 
lớn." 


"Phì! " Trương Lập không nhịn được phá lên cười ha hả, hỏi Nhạc Dương: "Đây... đây là phát 
hiện của cậu đấy à? Ha ha, tôi còn tưởng cậu nhìn thấy cái gì nữa chứ, ha hai " 


"Gượm đã nào, ” giáo sư Phương Tân gí sát mặt lại gần bức tường, cần thận nhấc gọng kính lên, 
rôi lại chăm chú quan sát chỗ Nhạc Dương chỉ tau đến. "Ô..." pháp sư Á La cũng lộ vẻ nghỉ 
hoặc. Trương Lập không cười được nữa, anh chàng cũng gí mặt lại gần, cây là câu, cung điện là 
cung điện, cây rất cao, điều này ai cũng biết, có thấy gì đặc biệt nữa đâu? 


Giáo sư Phương Tân trịnh trọng nói: "Nhạc Dương nói chính xác đấy, đây không phải vấn đẻ 
đơn giản, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra được, nếu không phân tích kỹ, căn bản không 
thể nào thấy được điểm này đâu." 


"Ừm..." Trương Lập trợn tròn mắt, thảm tự nhủ sao mọi người đều nhận ra, mà mình lại không 
thấy gì thế nhỉ? Có điều, vừa ngoảnh đầu lại, anh liền thấy ngay vẻ mặt cũng đang hết sức 
hoang mang của Mẫn Mẫn. Cuối cùng, không nhịn được, anh chàng đành mở miệng hỏi: "Rốt 
cuộc là như thế nào vậu, giáo sư? ” 


Giáo sư Phương Tân quan sát một lúc thật lâu, cuối cùng mới nói: "Nếu thật vậy, thì đâu là một 
thông tin rất có giá trị. Tôi cũng để ý thấy rồi, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ đến chuyện nàu. 
Mọi người xem, đúng như vừa nãy tôi nói, các kiến trúc kiểu cung điện này đều ẩn hiện sau câu 
cối và đá núi, lẽ nào người xưa muốn dùng thủ pháp nghệ thuật để khiến chúng toát lên vẻ thần 
bí hơn, xa xôi diệu vợi hơn? Không, không cần thiết phải làm thế. Rất rõ ràng, ngoài mục đích 
để người có khả năng quan sát phát hiện ra lối vào Bạc Ba La thần miếu và con đường dẫn đến 
đó, bọn họ còn muốn nhấn mạnh thêm một điều... câu cối ở nơi ấu! " 


Giáo sư Phương Tân lại gần thêm chút nữa, chỉ vào nửa tòa cung điện trong hình phản chiếu, 
hỏi Trương Lập: "Cậu xem chỗ này đi, tòa cung điện này chỉ lộ ra ba tầng và một đỉnh vòm, thử 
quan sát kỹ một chút nữa xem, một tẳng cao chừng nào? Theo chiều cao đó, bên dưới nó có thể 
còn bao nhiêu tầng nữa? Còn tòa này, bên trên đã bị che lấp, chỉ lộ ra bên dưới, đếm từ nền lên 
tổng cộng có bảy tầng, bảy tầng lộ ra ngoài này so với thân câu bên cạnh nó thì sao, cậu nhìn rõ 
chưa? Chưa cao bằng một phần ba. Giờ cậu lại tiếp tục so sánh thêm chiều cao của một số cung 
điện khác và cây cối xung quanh đi, cậu sẽ hiểu được, tại sao Nhạc Dương lại nói câu cối ở đâu 
rất cao." 


Trương Lập nói: "Ừm, nói vậu thì câu cối ở đây cũng cao thật đấu nhỉ, ba bảu hai mốt, hai ba là 
sáu, ít nhất cũng phải cao sáu mươi mét đấy." 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: "Không chỉ vậu thôi đâu, một tầng ba mét ba là tiêu chuẩn của nhà 
hiện đại, thời cổ đại, thông thường chiều cao mỗi tầng không dưới năm mét đâu." Trương Lập 
lắm bẩm: "Bảy năm ba lăm, không phải vậychứ! " 


"Không sai, nếu người xưa muốn thông qua tỉ lệ nàu nói cho chúng ta biết diện mạo chân thực 
của Shangri- la, vậy thì, chiều cao trung bình của câu cối ở đó... đều hơn một trăm métl ” giáo sư 


Trang 1.413/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phương Tân nghiêm túc nói. 


Một trăm mét! Trương Lập tức thì nhớ đến khu rừng Mãng xà âm u lạnh lẽo, toàn thân bất giác 
nổi da gà, không hiểu sao bỗng lạnh toát sống lưng. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Cây cao một trăm mét không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là trong rừng 
câu có độ cao trung bình một trăm mét trở lên sẽ ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Cần 
phải biết là, theo thói quen sinh sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã, rừng câu càng 
lớn, câu cối càng cao, sẽ càng chứa chấp nhiều động vật hoang dã thể hình to lớn." 


Về điểm này, những người từng gặp phải cá sấu chúa và trăn khổng lồ Anaconda ở rừng Mãng 
xà bên châu Mỹ như Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập đều có cảm nhận hết sức sâu sắc. 


Đường Mẫn nói: "Nhưng trong truyền thuyết, ở Shangri- la đâu có động vật hoang dã chứ? " 


Giáo sư Phương Tân bật cười nói: "Đương nhiên, ai mà chẳng hụ vọng Shangri- la giống như 
trong truyền thuyết, nhưng chúng ta cũng đều biết, Shangri- la không thể nào giống hệt như 
trong truyền thuyết miêu tả được. Có câu, rừng xanh rộng lớn, chim gỉ chim gi chim gì cũng có. 
Huống hồ cả một khu rừng vĩ đại thế nàu, không thể nào không có động vật hoang dã được, 
chẳng những vậu, trong bức họa này không phải đã nêu ra rất rõ ràng rồi hay sao? " 


Giáo sư Phương Tân chỉ tay lên tường, ở đó, có một con chim trông rất giống tiên hạc trong 
truyền thuyết bay lượn giữa tầng không, tuy chỉ nhỏ bằng hạt vừng, nhưng nếu dựa theo tỉ lệ bức 
tranh này, dường như đó không còn là một con chim nhỏ nữa rồi. Trương Lập nói: "Nếu tính 
toán theo kiểu như vậy, con chim đó, dường như cũng hơi to thì phải? " 


Đường Mẫn tự an ủi mình, nói: "Chưa chắc đâu, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho đó 
là con chim mà thôi, cũng có khả năng đó chính là một áng mây, còn cả thứ trông giống con 
hươu này nữa, mọi người xem đi, chỗ này đều là màu đỏ cả, đó rất có thể là một tảng đá, tóm 
lại, động vật xuất hiện trong bức họa này rất ít, nói không chừng là thật sự không có động vật 
hoang đã gì đâu.” 


Nhạc Dương nói: "Hụ vọng đúng như Mẫn Mẫn nói, chỉ có điều... làm ơn nhớ lại anh trai cô, và 
cả anh Ba Tang nữa." 


Vừa nghe nhắc đến Đường Thọ, Đường Mẫn liền không nói năng gì nữa, Trác Mộc Cường Ba 
kéo cô lại, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng. Trương Lập vốn định phá lên cười, cũng 
không khỏi giật mình đờ người ra. Từ sau khi nhặt được cuốn nhật ký của Đường Thọ, anh gần 
như đã đọc ngấu nghiến cả ngày lẫn đêm, càng xem càng thấu kinh hãi, càng thêm phục Đường 
Thọ sát đất. Một con người như vậy, sau khi đến nơi này liền trở nên điên loạn, ở nơi thần bí ấy 
rốt cuộc còn ấn giấu gì nữa chứ? Còn cả Ba Tang - người đàn ông lạnh lùng, anh và Nhạc 
Dương mỗi khi ở cạnh Ba Tang đều như thỏ ởi với sói, trong lòng thấp thỏm không yên. Thân 
hình khỏe mạnh tráng kiện, tính cách khát máu ấy, nếu thật sự gặp nhau trên chiến trường, chỉ 
sợ mười Trương Lập cũng không giết nổi một Ba Tang. Nhưng công cụ giết người đã bị chiến 
tranh mài giũa thành một cỗ máy sắt thép ấy, khi đến vùng đất thần bí kia, không ngờ cũng bị 
làm cho kinh hoảng mà mất cả kú ức, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cả người có thần kinh 
thép như anh ta cũng không chịu đựng nổi nhưthế. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Được rồi được rồi, chúng ta đừng tự dọa mình nữa, cũng tuyệt đối chớ 


Trang 1.414/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nên bỏ qua bất cứ nhân tố nào có thể dẫn đến nguụ cơ. Tóm lại, chỉ cần chúng ta làm tốt công 
tác chuẩn bị để ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra, thì không chuyện gì làm khó được 
chúng ta nữa. Giờ chi bằng hãy tiếp tục quan sát xem cổ nhân còn muốn nói gì với chúng ta nữa 
đi. Cường Ba, Cường Ba à... 


"Vâng? " Trác Mộc Cường Ba hơi giật mình luống cuống. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Sao vậy, từ lúc nhìn thấy Hương Ba La mật quang bảo giám, cậu cứ 
như Từ Thứ vào doanh trại quân Tào vậy, không có ý kiến gì hả? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ửm, tôi... tôi vẫn đang nghĩ, vừa nãy hình như có cảm thấu gì đó, 
nhưng lại không sao nhớ ra được, đặc biệt là lúc nghe Mẫn Mẫn nói phần bên dưới bức tranh 
này lẽ ra phải có rất nhiều nước, tôi đã cảm thấy mình nắm bắt được thứ gì đó rồi, nhưng từ nãu 
đến giờ vẫn không biết mình muốn nắm bắt thứ gì, vì vậy tôi vẫn đang lục tìm trong trí nhớ, có 
điều, những gì mọi người thảo luận tôi đều nghe cả. Bằng bức tranh mật quang bảo giám này, 
cổ nhân đã dùng trí tuệ của họ bày ra trước mắt chúng ta một Shangri- la chân thực hết mức. 
Nhưng điều tôi muốn biết hơn nữa là, làm sao chúng ta đến được nơi đó. Tôi vẫn luôn nghiền 
ngẫm những lời thầy giáo đã nói, phải nhìn xuyên qua bề mặt của sự vật, nhìn thấy những thứ 
ấn đằng sau chúng. Chúng ta hiện có rất nhiều đầu mối, thậm chí cả tấm bản đồ duy nhất cũng 
đang ở trong tay rồi. Nhưng chúng ta lại không thể tìm ra con đường dẫn đến Shangri- la từ 
những đầu mối ấy, rốt cuộc, trong những đầu mối đó đang ẩn chứa điều gì chứ? Có điều gì 
chúng ta đã sơ suất bỏ qua rồi? Tôi có cảm giác, tôi sắp nắm được thứ ấy rồi, khi nhìn bức họa 
này, cảm giác ấu lại càng mạnh bội phần. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữathôi..." 


"Thật sao? " giáo sư Phương Tân ngồi thẳng người dậy, nói: "Đừng để cảm giác ấy trượt mất, tất 
cả mọi người sẽ cùng nghĩ giúp cậu." Ông biết, có những lúc, cảm giác có một tia sáng lóe lên 
trong đầu ấy còn có hiệu quả trực tiếp hơn là phân tích lý tính nhiều lần, đặc biệt là đối với Trác 
Mộc Cường Ba. Từ lúc giáo sư quen biết gã, trực giác của anh chàng dân tộc Tạng này vẫn luôn 
luôn mang đến cho người ta những thu hoạch không thể nào ngờ đến. Ánh mắt giáo sư Phương 
Tân hướng về phía bức họa Trác Mộc Cường Ba đang nhìn chăm chú, nói: "Vậy chúng ta bắt 
đầu từ Shangri- la đi, Mẫn Mẫn, cháu và Cường Ba đã tập hợp được khá nhiều tài liệu về 
Shangri- la, giờ chúng ta sẽ đúc rút ra những phần quantrong, mấu chốt nhất. Cháu nói xem, 
trong các tài liệu đó có đẻ cập đến phương pháp nào để đến được Shangri- la haukhông? " 


Đường Mẫn nói: "Về điểm này, tuy có rất nhiều cách nói khác nhau, nhưng đại thể quy nạp lại 
thì có hai loại. Một là thuyết "giữa hồ”, cưỡi kim điểu, ngồi thuyền vàng, ngồi hoa sen, tóm lại 
chính là nói rằng Shangri- la ở giữa một cái hồ khổng lỗ, muốn đến đó cần phải có một công cụ 
nào đó chứ không thể đi bộ được. Ngoài ra còn một thuyết "thông đạo" nữa, rốn quả đất, trục 
trung tâm quả đất, mạch đất... tất cả đều nói rằng có một đường hầm bí mật dẫn đến Shangri- 
la, người ở Shangri- la có thể sử dụng để đến bất cứ nơi nào trên thế giới, còn người ở bên ngoài 
muốn đến được Shangri- la, trước tiên cần phải tìm thấy nó trước đã. Đường thông đạo ấy, đúng 
là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, người phàm không thể nào tìm được, chỉ có thể 
dựa vào cơ duyên mà thôi." 


Lữ Cánh Nam nói: "Trong Đại Tạng kinh, còn một cách nói nữa, tương tự như Đường Tam 
Tạng đi Tây Thiên lấy kinh, chúng tôi gọi là thuyết "tai ách", người đầu tiên nêu rõ là Lục thế 
Ban Thiền. Lục thế Ban Thiền đã dựa vào miêu tả trongĐại Tạng kinh mà viết ra cuốn Shangri- 
la chỉ nam, trong đó nói muốn đến Shangri- la, cần phải trải qua trùng trùng kiếp nạn, phải vượt 


Trang 1.415/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


qua vô số núi tuyết, băng qua vô số dòng sông, còn phải chiến thắng rất nhiều ác ma ngăn cản 
người ta đến với Shangri- la, càng quan trọng hơn nữa là, cần phải được thần nhân sống trong 
Shangri- la công nhận, bằng không, con người vĩnh viễn không thể nào đặt chân lên vùng tịnh 
thổ ấu được." 


Đường Mẫn gật đầu. Giáo sư Phương Tân nói: "Thực ra, chúng ta còn một phiên bản tương đối 
đặc thù, có thể nói là cũng ủng hộ cho thuyết "thông đạo". Cường Ba, còn nhớ quyển Ninh Mã 
cổ kinh của nhà cậu viết về Sáng thế sử của người Qua Ba như thế nào không? Các vị thần 
minh thuở trước vì muốn đem ánh sáng đến, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, 
trôi dạt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, lại xuyên qua địa ngục 
Man Hoang, quái thú ở đó cao bằng ba tầng nhà, da dày như giáp sắt, chim ở đó ăn thịt người 
và bò dê như gà mổ thóc, côn trùng ở đó còn cao hơn cả con người, muỗi to bằng con trâu... 
Những điều này, toàn là cậu nói cho tôi cả mà." 


Trác Mộc Cường Ba chăm chú lắng nghe, vô số thông tin chằng chịt hiện lên chồng chéo trong 
đầu óc gã, mặc dù không nói một lời nào, nhưng đồng tử gã bắt đầu dãn ra: "Trôi dạt trên dòng 
sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm” câu nói này hóa thành một hình ảnh hết sức 
rõ nét trong óc gã, từng chiếc thuyền hình dáng kỳ lạ, những hàng mái chèo ngay ngắn chỉnh tê 
vươn ra khỏi thân thuyền, từng chiếc, từng chiếc tiến vào bóng đêm tăm tối vô cùng vô tận, hình 
ảnh ấu, gã đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong óc gã như thế? 


Giáo sư Phương Tân không biết gã nghĩ đến điều gì, nhưng ông biết, dòng tư duy của Trác Mộc 
Cường Ba quyết không thể bị đứt đoạn. Ông bèn đánh mắt ra hiệu, cả gian phòng lập tức lặng 
như tờ. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn hình ảnh phản chiếu lên tường, thấy nó tựa như đã biến thành hình 
lập thể, gã có thể đi qua mặt tường, cảm nhận được nước suối bắn tóe lên, nghe được cả tiếng 
chim hót, tiếng thú rừng. Đồng thời, tất cả những gì gã trải qua sau khi nhìn thấy tấm hình Tử kỳ 
lân dạo nào, giờ từ từ được lọc lại trong não bộ, tựa những dòng suối nhỏ đang tụ lại, hòa vào 
hồi ức của gã. Dưới chân Shangri- la, dòng suối nhỏ biến thành sông lớn, dòng chảy cuồn cuộn, 
vươn mãi vào bóng đêm vô tận. Trong hồi ức của Trác Mộc Cường Ba, dòng nước ấy chảy qua 
Khả Khả Tây Lý... Đội trưởng Hồ Dương rũ bộ râu bám đầy vụn băng, đầy e ngại nói với gã và 
Trương Lập: "Là dòng chảy ngầm, nói trắng ra là nướcngầm. Sông băng tan chảy thông qua 
phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông, sau đó tụ thành hồ nước trên cao nguyên, 
cũng có khá nhiều dòng sông được hình thành từ đây. Bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu không 
phải chuyện chúng ta có thể thăm dò ra được..." 


Dòng nước ấy lại chảy đến rừng rậm châu Mỹ, vô số nhánh sông giao hội, chằng chịt dọc 
ngang... Giáo sư Phương Tân tản bộ trong hoa viên, nói với gã: "Phải biết rằng, chỉ số thông 
minh của người Mawa vượt xa so với dự tính của các nhà khoa học, bởi vậy, việc họ khai thác 
những tảng đá trắng khổng lỏ ở dãy Andes, lợi dụng dòng chảy đưa chúng vào sâu trong rừng 
cách đó cả nghìn dặm, đồng thời xây dựng thành trì lâu đài..." 


Dòng sông lại chảy đến đại hiệp cốc dưới lòng đất ở Cổ Cách, ở đó mọi người đang hết sức thận 
trọng đi trên con đường nhỏ men theo vách đá tối om... Lữ Cánh Nam nói: "Không sai, đây 


Trang 1.416/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chính là một đại hiệp cốc hoàn toàn nằm sâu dưới lòng đất, theo những gì chúng ta quan sát 
được lúc này, quy mô của nó chỉ sợ không kém sông Nhã Lỗ Tạng Bố đâu." 


Đèn chiếu của ai đó rơi xuống vực sâu, giáo sư Phương Tân kinh hãi: "Trong không gian hoàn 
toàn tối đen, ánh sáng đèn chiếu nàu có thể thấy được từ khoảng cách hơn nghìn mét, độ... độ 
sâu của khe nứt nàu... không ngờ lại... thật là, thật là gặp quở rồi! " 


Pháp sư Á La cũng nói: "Lẽ nào thật sự thông đến suối vàng." 


Ba Tang lạnh lùng lên tiếng: "Dù là suối vàng, đi thêm một lần nữa cũng có ngại gì đâu. " 


Trong tòa tháp ngược ở Đảo Huyền Không tự, pháp sư Á La đầy cảm xúc thốt lên rằng: "Trong 
các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là hai loại được cổ nhân sử dụng sớm nhất, lại 
là động lực vĩnh viễn tuần hoàn. Nếu tôi không lầm, dưới đáu khe nứt khổng lồ này, cũng vẫn là 
một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, chỉ có điều khoảng cách xa quá nên chúng ta không nghe 
thấy tiếng nước đó thôi..." 


Đúng rồi! Nghĩ ra rồi, bức vẽ vô số con thuyền tiến vào bóng đêm ấy, gã đã thấy ở thạch thất 
trong Đảo Huyền Không tự! Nhưng vẫn chưa đủ... 


Kế đó dòng chảy lại đến núi tuyết giá lạnh, tầng đất đông được tuyết đọng che phủ nứt toác, bên 
dưới đen ngòm như mực, không hiểu sâu đến mức nào, nghiêng tai lắng nghe, lờ mờ vắng lên 
tiếng cuồn cuộn như sấm rên. Đường Mẫn lo lắng nói: "Bên dưới là gì vậy? " 


Nhạc Dương nhún vai nói: "Ai biết được đâu, có lẽ lại là một tầng khe băng thôi, ai mà rơi xuống 
đấu chắc khó mà leo lên nổi nữa." 


"Dòng chảy ngầm! " Trương Lập làm ra vẻ rất kinh nghiệm giải thích... 


Tất cả những điều đã xảy ra, đều được tua ngược trở lại trong tâm trí Trác Mộc Cường Ba, gã 
biết, trong đó chắc chắn ẩn chứa một điều gì. Shangri- la, rốn quả đất, trục địa cầu, lênh đênh 
trên U Minh hà, gã chỉ còn thiếu một thứ gì đó khiến mình bỗng sực tỉnh ngộ. Tất cả những đầu 
mối này đều vây quanh thứ ấy mà trải rộng ra. Đó là một thứ rất quan trọng, nhưng, rốt cuộc đó 
là thứ gì chứ nhỉ? Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, "Bình tĩnh, nhất quyết phải bình tĩnh! ” gã 
tự nói với bản thân mình như thế, "để tìm kiếm Shangri- la, tất cả các đầu mối đều là để tìm 
kiếm Shangri- la, chúng ta đã có tòathành được ánh sáng tỏa chiếu, còn thiếu gì nữa nhỉ? Bản 
đồ? Đúng rồi, bản đồi " 


Tấm bản đồ như mạng nhện lập tức hiện ra trong óc Trác Mộc Cường Ba, lời bình phẩm của đội 
trưởng Hồ Dương đồng thời vang lên: "Bản đồ thời cổ đại không chỉ tiết như thời nay đâu, 
thường chỉ phản ánh mạch núi, dòng sông, đường sá, nơi cư dân tập trung, mặc dù tỉ lệ không 
thể đến mức tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu ngau. Cái thứ này của anh 
là cái gì đây? Một yếu tố mà bản đồ cần phải chú thích cũng chẳng có, nếu bảo đây là thông 
đạo, vậy những cái chấm này là gì? Có nơi nào có cả hơn trăm lối ra lối vào không? Anh nhìn đi, 
đây, đâu, đâu cả đâu nữa, đâu đâu cũng là đường à? Cuối cùng thì thông đến đâu đây? Chỗ nào 
cũng chui qua được hết à? Thế thì bản đồ cái nước mẹgì chứ? " 


Trang 1.417/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chính là nó! Trác Mộc Cường Ba mở bừng mắt ra, cuối cùng gã cũng hiểu, thứ mình tóm được 


kia là cái gì rồi! "Bản đồ, thầy giáo, thầy mở tấm bản đồ mà chúng ta xem không hiểu kia lên đi! 
"Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng nói. 


Trang 1.418/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 33 - Tiên Thân Của Shaangri- la 


Giáo sư Phương Tân nói: "Gì hả? Tấm bản đồ đó à? Được, tôi mở lên ngay đây, đây rồi." Giáo 
sư ngấng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Cậu phát hiện ra điều gì hả, Cường Ba? " 


Nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên màn hình máy tính, Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi 
không khí lành lạnh. Gã biết, suụ nghĩ này thoạt tiên tưởng có vẻ hoang đường và còn tức cười, 
nhưng lại ẩn chứa một sự thực đáng sợ. Tim gã đang đập cuồng loạn, nếu đây là sự thực, vậy thì, 
đó sẽ là sự việc khó tin nhất mà những người thuộc tôn giáo bí mật kia đã làm được, kể từ khi 
bọn gã tiếp xúc với Bạc Ba La thần miếu tới giờ. Thế nhưng, tất cả các đầu mối đều chỉ về sự 
thật nàu, bất kể là truyền thuyết, hay những trải nghiệm của chính bản thân bọn họ, Trác Mộc 
Cường Ba chỉ vào máy tính, khó nhọc thốt lên từng lời: "Thầy giáo, thâu nói xem, tấm bản đồ 
này có khả năng nào là... bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng 
không? " 


"Hải " Mặc dù giáo sư Phương Tân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chấn động đến nỗi đánh 
rơi cả bộ điều khiển từ xa xuống đất, tất cả những người còn lại cũng đều trố mắt ra. Hệ thống 
nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng, không ai dám tin vào tai mình nữa, người nào nghe thấy 
lần đầu tiên đều có cảm giác như vậy: không chỉ là hoang đường, mà phải nói là xằng bậy xằng 
bạ mới đúng! Đây là cao nguyên cao nhất thế giới, độ cao bình quân so với mực nước biển là 
4.300 mét, diện tích 2.500.000 ki lô mét vuông, gần như chiếm trọn một phần năm lãnh thổ 
Trung Quốc rồi. Chẳng những vậu, nước ngảm là khái niệm như thế nào chứ, đó là lòng đất sâu 
không thấy ánh mặt trời, đúng là chỉ có trời mới biết tình trạng dòng chảy như thế nào, có tầng 
đứt gãu hay không, có chỗ nào rò rỉ hay không, ai có thể nắm được phương hướng ở dưới lòng 
đất tăm tối mù mịt ấu cơ chứ? Muốn vẽ được bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm ở cao nguyên 
Thanh Tạng, đó chẳng phải là một chuyện quá đỗi viển vông hay sao? 


Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu nói tấm bản đồ chằng chịt như mạng nhện này thực sự 
biểu đạt hiện tượng tự nhiên nào đó, thì cũng chỉ có hệ thống nước ngầm tứ thông bát đạt, trải 
ra muôn hướng mới là phù hợp nhất. Đồng thời, cao nguyên Thanh Tạng cũng đích thực là có 
tài nguyên nước ngầm hết sức phong phú, từ Khả Khả Tây Lý, đến Mặc Thoát, đến Cổ Cách, 
đến tuyết sơn, đâu đâu cũng có nước ngầm, ai biết được chúng có liên thông với nhau hay 
không. Nếu chẳng phải Trác Mộc Cường Ba đột nhiên giác ngộ trong khoảnh khắc, dẫu bọn họ 
có vắt óc nghĩ thêm một trăm năm nữa, e rằng cũng chẳng thể nào liên tưởng được đến điều đó. 
Dù đánh giá trí tuệ của người xưa cao đến mấy chăng nữa, cũng không thể nào đến mức ấu 
được. 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng hỏi: "Thế nào? Thầy giáo? Thầy nghĩ thế nào? Có khả năng ấy hay 
không? " 


Giáo sư Phương Tân đã tháo chiếc kính lão xuống, dau dau sống mũi một hồi, đoạn nói: "Đợi 
chút đã, đợi chút đã rồi hãy hỏi tôi, Cường Ba à, tôi cần phải... tôi cần phải sắp xếp lại tư duụ 
của mình một chút, cậu có biết mình vừa nói gì không hả? Cứ như là hai năm trước khi cậu đưa 
cho tôi xem tấm ảnh Tử kỳ lân kia vậy, vẫn trực tiếp như thế, vẫn khiến người ta phải kinh động 
như thế. " 


Trang 1.419/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hồ nghi pha lẫn kinh ngạc: "Cường Ba thiếu 
gia, làm sao anh nghĩ ra được vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba nhún vai: "Tôi không biết, khi Mẫn Mẫn nhắc tới nước, bỗng có một cảm 
giác rất mạnh mẽ dâng lên trong tôi. Tôi nghĩ, chắc hắn phải liên quan đến nước, sau đó tôi liền 
xâu chuỗi tất cả hành trình của chúng ta trong hai năm nay lại, phát hiện ra rằng, bất kể chúng 
ta đi tới đâu cũng đều không tách rời khỏi nước. Nói chính xác hơn, thì là sông ngầm dưới lòng 
đất. Thêm nữa, tất cả các tài liệu về Shangri- la, về phương cách để đến Shangri- la mà chúng ta 
tìm được, đều nhắc đến nước, nước và thông đạo, liên hệ chúng với nhau, tôi liền nghĩ đến hệ 
thống nước ngầm. Có điều, tôi vẫn cứ nghĩ, hệ thống nước ngầm này rốt cuộc có thể gợi cho tôi 
điều gì, cứ nghĩ mãi, nghĩ đi nghĩ lại, cứ có cảm giác rằng hệ thống nước ngầm này chắc hẳn sẽ 
cho mình biết một điều gì đó. Sau đó, tôi lại liên hệ nó với Shangri- la, muốn đến được Shangri- 
la, liệu có phải cần thông qua hệ thống nước ngầm hay không? Vậy thì, chẳng phải chúng ta 
đang có trong tay tấm bản đồ duy nhất chỉ đường đến Shangri- la hau sao? Nhưng tấm bản đồ ấy 
chằng chịt như mạng nhện, mà hệ thống nước ngầm vừa khéo phù hợp với đặc tính này. Kỳ 
thực, ú nghĩ này chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, bản thân tôi cũng không hiểu là chuyện gì nữa. " 


Nhạc Dương không sao tin nổi thốt lên: "May mà anh nghĩ được ra đấu, Cường Ba thiếu gia, anh 
phải biết là, dù với trình độ khoa học kỹ thuật của ngàu nay, người ta cũng không thể nào thăm 
dò được một cách hoàn chỉnh hệ thống nước ngầm ở cao nguyên Thanh Tạng đâu đấy. Cổ nhân 
từ một nghìn năm trước, làm sao có thể làm được điều đó? Tôi thật không sao tưởng tượng ra 
nổi. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Kỳ thực, lẽ ra tôi phải nghĩ đến từ trước rồi mới phải. Bởi người xưa 
đã nói rất rõ ràng với chúng ta, có điều tôi đã sơ suất bỏ qua mất mà thôi." 


Nhạc Dương giật mình kinh ngạc: "Hả? Chuyện thế nào vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Pháp sư Á La, còn nhớ những hình vẽ chúng ta thấy trong các thạch 
thất ở Đảo Huyền Không tự không? Trong đó có một bức, vẽ vô số con thuyền đi vào bóng 
đêm. Chúng ta không ghi hình lại, cũng không chú ý đến hàm nghĩa của những hình vẽ đó. 
Thực ra, qua những bức vẽ ấy chính là người xưa muốn cho chúng ta biết, họ đã đi đâu. Pháp sư 
có còn nhớ dạng thức của những con thuyền ấu không? Pháp sư Á La? Dòng sông ngầm bên 
dưới cao nguyên Thanh Tạng này, chỉ sợ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều 
lắm." 


Pháp sư Á La nhìn tấm bản đồ ngang dọc chồng chéo, những đường nét mảnh như tơ nhện 
chằng chịt vào nhau, bất giác nhắm nghiền mắt lại. "Trôi dạt trên dòng sông U Minh đen kịt như 
mực mấy nghìn vạn năm..." "trôi dạt trên dòng sông U Minh đen kịt như mực mấy nghìn vạn 
năm..." — một câu nói đơn giản ấy mà lại ấn chứa cả một chặng đường gian nan nhường nào, 
chọn lựa bóng đêm để vùi chôn bóng đêm ư? Từ bỏ ánh sáng mà mình khát vọng, đi vào bóng 
đêm tuyệt đối, con người, liệu có thể kiên trì được bao lâu? Nếu tất cả đều là sự thật, thì tấm bản 
đồ này, chính là thành quả của vô số cổ nhân đã đem tính mạng mình ra để vẽ lại. Bức bích họa 
trong Đảo Huyền Không tự một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí pháp sư Á La, ông chợt cảm 
thấu chấn động tự đáy lòng, bao nhiêu con người, bao nhiêu con thuyền, lần lượt tiến về bóng 
đêm xa xăm mờ mịt để tìm kiếm thánh địa trong truyền thuyết. Hành động ấy, cần lòng can 
đảm và quyết tâm lớn đến nhường nào. Các vị cổ nhân từ trăm nghìn năm trước, đúng là đã 


Trang 1.420/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quyết tâm liều chết để theo đuổi hụ vọng! 


Nhạc Dương lên tiếng: "Cường Ba thiếu gia, anh muốn nói, những dòng sông ngầm ấy có thể đi 
thuyền được cơ à? Lớn vậy sao? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "m, ít nhất là bức bích họa đó vẽ như vậu. Còn nhớ Đảo Huyền 
Không tự ở Cổ Cách không? Cái khe sâu dưới lòng đất ấy, chiều rộng mà chúng ta cảm nhận 
được đã hơn hai trăm mét, ai biết được bên dưới còn lớn chừng nào, vì vậy tôi nghĩ, có thể người 
xưa hiểu biết gì đó về khe sâu bên dưới, nên mới dám ngồi thuyền lần mò trong bóng đêm, tiến 
lên phía trước, đồng thời dùng phương pháp của riêng họ vẽ và để lại cho chúng ta một tấm bản 
đồ phân bố sông ngầm. Tôi còn nhớ lúc đó, đội trưởng Hồ Dương đã đặt ra nghi vấn rằng, tấm 
bản đồ này đâu đâu cũng là lối vào, chỗ nào cũng là lối ra, không biết là đi từ đâu đến đâu. 
Nhưng mới rồi, chúng ta đã được pháp sư Á La cho biết, những đường nét màu sắc khác nhau, 
cộng với những kú hiệu con giáp khác nhau, biểu thị những giờ khác nhau trong ngày. Những số 
chỉ giờ này tăng từ trên xuống dưới, vậy cũng có nghĩa là, hướng thuyền đi là từ đầu này tới đầu 
kia. Chỗ đánh dấu thời gian sớm nhất, chính là lối vào, còn thời gian sau cùng, chính là thời gian 
chúng ta đến được điểm đích. Đích đến mà tấm bản đồ này chỉ đến chính là... Shangri- la! " 


"Không sai." Giáo sư Phương Tân cũng đã định thần lại, phân tích một cách rành mạch: "Tôi 
hiểu rồi, thứ người xưa vẽ ra ở đâu không phải là bản đồ phân bố hệ thống nước ngầm của cao 
nguyên Thanh Tạng, hệ thống đó lớn quá, phức tạp quá, không bao giờ có thể thăm dò hết 
được. Tấm bản đồ này là bản đồ hệ thống sông ngầm từ thế giới bên ngoài, đi qua cái rốn của 
quả đất hay là thông đạo bí mật trong truyền thuyết để đến được Shangri- la. Sông ngầm và 
nước ngầm là hai khái niệm khác nhau, sông ngầm chỉ là một loại nước ngầm. Chỉ cần lòng 
sông đủ rộng để ngồi thuyền, việc đến được Shangri- la sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều. Có điều, 
đó cũng tuyệt đối có thể coi là một hành động vĩ đại rồi, ít nhất thì, cổ nhân đã dám làm một 
chuyện mà chúng ta thậm chí cả nghĩ còn không dám nghĩ tới, hơn nữa, họ đã thành công! ” 


Nhạc Dương nói: "Nhưng, dù những đầu mối đó và suy đoán của chúng ta trùng khớp, thì cũng 
biết tìm những lối vào kia ở đâu bây giờ? Khe sâu ở Đảo Huyền Không tự đã sập xuống mất rồi, 
ít nhất trong vòng một hai năm tới chúng ta không thể đến chỗ ấy được." 


Giáo sư Phương Tân ngắng đầu, ánh mắt thông tuệ tựa như xuyên thấu cả thời không, điểm 
đạm nói: "Không, ít nhất chúng ta cũng còn biết một lối vào nữa." 


"Ơ đâu? " Trác Mộc Cường Ba vội vàng hỏi. 
"Cánh cửa Địa ngục! ” giáo sư Phương Tân đáp. 


"Cánh cửa Sinh mệnh đã khép lại, Cánh cửa Địa ngục sẽ mở ra, Cánh cửa Địa ngục mở ra, các 
sứ giả dũng cảm phải lên đường. Họ băng qua Minh hà, vượt qua hoang mạc, lội qua đầm lầy có 
vô số độc trùng, trải qua tất cả gian nan khổ nạn, đến được Thánh điện trên trời, tiên cảnh chốn 
nhân gian... Hương Ba Lai " Tiếng ca thật quen thuộc, như tự trời cao vắng xuống, lại như vang 
vang hồi vọng giữa sơn cốc rộng mênh mông, giọng nam trung cổ phác mà hồn hậu đang cất 
lên, hình ảnh Đa Cát với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất lại thấp thoáng hiện lên trong óc 
Trác Mộc Cường Ba. Viên hồng bảo thạch đang đặt ở chính giữa căn phòng, phát ra thứ ánh 
sáng đỏ nhàn nhạt hắt lên bức tường, chiếu ra mật quang bảo giám. Chuyện Đa Cát tận tay trao 
viên hồng bảo thạch ấy cho gã ngỡ như chỉ vừa mới hôm qua. 


Trang 1.421/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Cánh cửa Địa ngục, " Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt, thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt, 
bọn gã đã từng đến gần chân tướng sự thật gần đến thế, để rồi cuối cùng lại vòng một vòng lớn, 
phải chăng đây là trời cao đã sắp đặt? Đến tận cùng, gã vẫn không thể thoát ra khỏi cái vòng 
luân hồi ấu. 


"Cánh cửa Địa ngục! Là Cánh cửa Địa ngục mà Đa Cát nhắc đến ấy à? " Nhạc Dương cũng sực 
nhớ ra, lúc đó anh còn chế giễu Đa Cát, chẳng lẽ cứ đi xuôi dòng Nhã Lễ Tạng Bố là được à, 
thật không ngờ, thật không ngờ lại đúng là như thết 


Giáo sư Phương Tân nói: "Ừm, chính là Cánh cửa Địa ngục đối lập với Cánh cửa Sinh mệnh ấu. 
Cường Ba, cậu vẫn chưa trở lại thôn Công Bố, đúng không? " 


"Vâng." Trác Mộc Cường Ba cúi đầu đáp. Sau khi Đa Cát qua đời, đã ủy thác gã mang viên 
Thiên châu và mảnh ngọc giao cho Ca Ca, không ngờ mấy lần định đến đó đều bị những 
chuyện đột xuất làm chậm trễ, cuối cùng không thể lên đường. Giờ nghĩ lại, gã không khỏi cảm 
thấy áy náy trong lòng. 


Giáo sư Phương Tân nói: "Được rồi, chúng ta đã lần ra được đầu mối này, cậu cũng nên chuẩn 
bị trở lại thôn Công Bố đi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm thêm các đầu mối trên bản đồ và bức mật 
quang bảo giám này, còn các cậu đi sâu tìm hiểu thêm chút nữa, khi nào trở về sẽ xác định kế 
hoạch chỉ tiết. Tôi nghĩ, lần này nhất định là sẽ có phát hiện mới đấy." 


Trác Mộc Cường Ba bước đến trước xe lăn của giáo sư Phương Tân, quò một chân xuống như 
kụ sĩ châu Âu thời Trung cổ, ngước lên nhìn ông chăm chú: "Nhất định là như vậy." 


Thời gian có hạn, bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị một số công cụ để hành động 
dưới nước như thuyền bơm hơi, đồ lặn... rồi trở lại thôn Công Bố. Vì trực thăng quá kênh càng, 
mà việc mượn hay điều động cũng rất nhiều thủ tục lằng nhằng, hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, 
để để phòng vạn nhất, họ quyết định đi đường bộ đến đó. Thôn Công Bố vẫn chưa thông với 
đường quốc lộ, mà nhóm phải đi bộ đường dài, nên để Đường Mẫn ở lại giúp giáo sư Phương 
Tân sắp xếp các đầu mối vừa mới phát hiện được. 


Dọc đường, chủ đề câu chuyện của mấy người bọn họ chỉ xoay quanh Shangri- la. Pháp sư Á La 
nói: "Các cậu có biết, tại sao trong khi đa phần mọi người cho rằng Shangri- la là vùng đất lý 
tưởng chỉ có trong truyền thuyết, vẫn có rất nhiều người dân tộc Tạng tin chắc rằng nó thực sự 
tồn tại hay không? " 


Trương Lập đưa mắt nhìn Nhạc Dương, nói: "Đâu có, chúng tôi đều tin là thật cả mà." 


“Thật sao? ” Pháp sư Á La cười điểm đạm: "Trước khi nhìn thấy tòa thành được ánh sáng tỏa 
chiếu, các cậu cũng nghĩ như vậy à? ” 


Trương Lập ngại ngùng gãi gãi đầu. Trác Mộc Cường Ba nói: "Đúng vậy, trước đây, tôi vẫn luôn 
cho rằng nó chỉ là vùng đất hư ảo, lú tưởng trong truyền thuyết, về bản chất không khác gì vườn 
Địa đàng của Thiên Chúa giáo, Thái Xung ảo cảnh của Đạo giáo, hay Cực lạc thế giới của Phật 
giáo cả. Hiện giờ, tôi hụ vọng là mình đã sai. ` 


Pháp sư Á La nói: "Cường Ba thiếu gia, mọi người đã tra cứu tìm hiểu khá nhiều tài liệu về 
Shangri- la, có biết Shangri- la khởi nguồn từ đâu không? " 


Trang 1.422/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Theo những gì tôi tìm hiểu và kiểm chứng, thư tịch đầu tiên nhắc đến 
Shangri- la, là Đại Thiên Luân kinh, các truyền thuyết về Shangri- la sau nàu, đại để cũng đều từ 
bộ kinh thư này mà ra cả. ˆ 


Trương Lập ngạc nhiên thốt: "Đại Thiên Luân kinh? Hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu rồi 
ấy nhỉ? " 


Pháp sư Á La gật đầu: "Đúng thế, Đại Thiên Luân kinh là pháp điển tối cao của Mật giáo, được 
vị đại tôn sư thời Hậu Hoằng kỳ, A Để Hiệp đại sư mang đến. Theo các ghi chép trong cổ tịch, 
A Để Hiệp đại sư khai đàn giảng kinh, đã nói rõ bộ kinh nàu chứa đựng toàn bộ đại thành tựu 
của Mật giáo, tinh thông kinh này, ắt sẽ lý giải được tất thảy mọi kinh văn khác, ngộ ra tất cả 
pháp môn của Mật truyền Phật giáo. Tư tưởng hạch tâm của tất cả Tạng truyền Phật giáo thời 
Hậu Hoằng k, bất kể là phái biệt, giáo tông nào cũng đều diễn sinh từ bộ kinh thư này cả. Bộ 
kinh thư này miêu tả một vũ trụ và thế giới khác hắn với Phật giáo Hiển tông. Shangri- la có vị 
trí rất quan trọng trong bộ Đại Thiên Luân kinh này." 


Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: "Không sai, chính vì trong đó miêu tả một vùng thánh địa lý tưởng 
của Phật giáo, nên những người không phải là tín đồ như chúng ta tự nhiên sẽ cho rằng chỉ là 
truyền thuyết rồi." 


Pháp sư Á La nói: "Nhưng cũng đừng quên rằng, trước khi khai đàn giảng Đại Thiên Luân kinh, 
A Để Hiệp đại sư từng nói rất rõ ràng rằng, bộ kinh thư này không phải do các học giả Ấn Độ 
soạn ra, mà truyền ởi từ Tây Tạng, về sau đã thất truyền ở Tây Tạng, nên ông ấy mới mang 
cuốn kỳ thư khoáng thế này trở lại. Rất ít người coi trọng câu nói đó, thậm chí rất nhiều vị học 
giả cũng không hoàn toàn để tâm tìm hiểu. Những điều A Để Hiệp đại sư nói đều là sự thật, và 
trước khi bộ kinh thư này xuất hiện, còn tồn tại một cái tên khác, chính là tiền thân của Shangri- 
la, Nguy Ma Long Nhân! ” 


"Tiền thân của Shangri- la? " Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh kêu lên kinh ngạc. 
Shangri- la họ có nghe nói đến rồi, nhưng tiền thân hậu thân gì thì chưa bao giờ nghe ai nhắc 
tới cả. 


Pháp sư Á La nói: "Các cậu nghe thử xem Nguy Ma Long Nhân được miêu tả thế nào rồi hãu 
kết luận. Nguy Ma Long Nhân là thánh địa của Bản giáo Tây Tạng, là tiếng Tượng Hùng, dịch 
nghĩa ra đại khái là vùng đất niết bàn, xung quanh có các đỉnh núi tuyết tựa như tám cánh hoa 
sen bao bọc, có thánh thú bảo vệ bốn phương canh giữ. Từ đây có bốn dòng sông chảy đi khắp 
nơi trên thế giới. Không một ai có thể vượt qua núi tuyết để đến được nơi ấu, lối ra vào duy nhất 
chính là một đường hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, vươn tay ra không nhìn thấy năm 
ngón. Tân Nhiêu, tổ sư của Bản giáo chính là được sinh ra ở vùng đất Nguy Ma Long Nhân đó. 
Ông ta đi ra từ đường hầm ấy, điểm hóa thế nhân. Vì vậu, vàothời thượng cổ, tất cả các tín đồ 
Bản giáo đều tin Nguy Ma Long Nhân thực sự tồn tại, giống như ngày nay chúng ta tin rằng 
Hoàng Đế, Viêm Đế, Đại Vũ thực sự tồn tại vậy. Lẽ ra Tượng Hùng có thể có những ghi chép 
miêu tả tường tận hơn về Nguy Ma Long Nhân, chỉ tiếc là trong lịch sử binh hỏa liên miên ấy, 
tất cả sử liệu của quốc gia bị diệt vong này cũng đều tan thành tro bụi cả rồi." 


Nhạc Dương nói: "Nghe pháp sư nói vậy thì cũng đúng là giống thật." 


Trương Lập chợt hỏi: "Nhưng mà, nếu A Để Hiệp đại sư không nói thật thì sao? " 


Trang 1.423/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La nói: "m, về điểm này không có gì để nghi ngờ, vì bản thân Đại Thiên Luân kinh 
đã nói rất rõ ràng rồi. Bộ kinh thư này chính là những điểm tâm đắc mà vị vương của Shangri- la 
ghi chép lại sau khi gặp và cùng thảo luận về thế gian đại đạo với tổ sư Phật giáo Thích Ca Mâu 
Ni. Tương truyền bộ kinh thư này tổng cộng có một vạn hai nghìn bài tụng, mỗi bài giảng một 
chuyện, thâu tóm tất thảy vạn vật trên thế gian, lớn thì như đại đạo sinh tử của trời đất, nhỏ thì 
đến sự sinh trưởng của loài trùng loài kiến, cây cỏ nảy mầm... không gì là không có. Chỉ đáng 
tiếc, khi truyền đến A Để Hiệp đại sư chỉ còn lại một nghìn hai trăm bài tụng. Chỉ một nghìn hai 
trăm bài tụng này thôi đã bao gồm tất cả ý nghĩa thâm ảo của Mật giáo, dung hòa thiên địa, nhất 
quán cổ kim. Các vị Phật học đại sư sau này, đa phần đều chỉ nghiên cứu bộ kinh thư này. Thật 
khó mà tưởng tượng nổi, một pho điển tịch đầy trí tuệ như thế có thể do người nào, hay một 
nhóm người nào viết ra." 


Nhạc Dương gật gù: "Nói như vậy thì bộ Đại Thiên Luân kinh này chính là kết tinh trí tuệ của 
nhân dân Shangri- la, do người Shangri- la đưa đến Tây Tạng, rồi lại từ Tây Tạng truuền đến Ấn 
Độ, mà Shangri- la lại chính là Nguy Ma Long Nhân trong Bản giáo, mà Nguy Ma Long Nhân lại 
là một nơi thực sự tồn tại trong lịch sử, đồng thời bất cứ người nào muốn băng qua núi tuyết đều 
không thể đến được nơi đó. Muốn đến, phải thông qua đường hầm, cũng chính là cái rốn địa 
cầu, đường hầm bí mật được nhắc đến trong các truyền thuyết về Shangri- la, phải vậy không, 
pháp sư? ” 


Trương Lập tiếp lời: "Chính là thứ mà giờ chúng ta đang tìm kiếm." 
Pháp sư Á La lại nói: "Cường Ba thiếu gia, sao cậu không nói gì vậy? Lại nghĩ ra điều gì rồi à? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Pháp sư Á La, những gì ngài nói rất quan trọng, tôi có cảm giác như 
vừa nắm bắt được thứ gì đó rồi, có điều giờ vẫn chưa thể xâu chuỗi lại được, chắc là trở về sẽ 
phải tìm thêm tài liệu, nói không chừng sẽ có phát hiện mới nữa cũng nên. Pháp sư, ngài nói 
xem, tại sao Nguy Ma Long Nhân kia lại được gọi là vùng đất niết bàn? " 


Pháp sư Á La đáp: "Là như vậu, tương truyền, từ thuở trời đất mới khai sinh, vùng đất Nguụ Ma 
Long Nhân này đã tồn tại, và vĩnh viễn không bao giờ bị hủy diệt. Cứ cách một nghìn lẻ hai 
mươi tám năm, nó sẽ tái sinh trong ngọn lửa một lần, rửa sạch mọi thứ ở trong đó. Vào ngàu 
hôm đó, cùng với sự tái sinh của thánh địa, tất cả những tín đồ Bản giáo kiền thành nhất sẽ được 
đến miền Cực lạc, đắc thành chính quả, bất sinh bất diệt, vì vậu mới gọi là vùng đất niết bàn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Càng lúc tôi càng có niềm tin rằng, tất cả những gì chúng ta tiếp xúc, 
sẽ đưa chúng ta đến một Shangri- la chân thực, một vùng đất đã bị lãng quên trong góc khuất 
nào đó của lịch sử. " 


Trang 1.424/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 34 - Trở Lại Thôn Công Bố 


Sau khi tiến vào khu vực huyện Mặc Thoát, Trác Mộc Cường Ba nhiều lần lấu ra con tằm ngọc 
Đa Cát giao vào tau gã hết ngắm nhìn rồi lại sờ nắn, nhìn một lúc lâu, lại trù trừ cho vào trong 
túi. Một lúc sau, gã lại lấu ra nhìn thẫn thờ. Pháp sư Á La trông thấu, bèn an ủi: "Không sao đâu, 
cô bé ấy rất kiên cường. Hơn nữa, người trong thôn Công Bố đều đã công nhận thân phận 
Thánh sứ đại nhân của cậu, cô ấu biết Đa Cát đã hụ sinh để cứu Thánh sứ, trong lòng có lẽ 
không quá đau khổ lắm đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Thế nhưng, chính vì nguyên nhân ấy, tôi mới càng cảm thấy mình 
khó có thể chối bỏ được trách nhiệm này." 


Trương Lập vỗ vỗ lên vai gã, Nhạc Dương đang đeo chiếc ba lô to tướng, cũng hướng ánh mắt 
đầu sự quan tâm nhìn sang như cổ vũ. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu, lại cất con tằm ngọc, tiếp tục tiến về phía trước. 


Núi xanh ngắt, bầu trời sáng bừng lên, rời xa khỏi ồn ào huyên náo và những mơ màng thế tục, 
mấy người họ sắp đến được tận cùng trời đất, thôn làng Công Bố đã lờ mờ hiện lên phía xa xa. 
Chỉ là, thứ Trác Mộc Cường Ba không muốn nhìn thấy nhất chính là áng mâu hồng vẫn đợi chờ 
mãi nơi cổng làng, vẫn đỏ như giọt máu nhỏ xuống từ vắng dương lỏng lộng trên cao, thấm vào 
núi xanh nước biếc, tựa như một bức tranh từ thuở hằng cổ xa xăm. 


Tới gần hơn, bước chân Trác Mộc Cường Ba mỗi lúc một nặng nề, trước mắt gã dường như đã 
hiện ra bóng hình nhỏ nhắn ấy đang đứng trước cổng làng. Một cô thiếu nữ khoác áo Phổ Lễ, 
đầu đội khăn đỏ như lửa, đàn cừu đã trở về thôn làng, nhưng cô vẫn quyến luyến nhìn về 
phương Đông, như đang đợi ai đó. Có điều, người mà cô chờ đợi, vĩnh viễn không bao giờ trở về 
nữa rồi. 


Cảnh tượng màu áo đỏ, điểm giữa đàn cừu trắng hiện trên nền trời xanh, khiến trái tim Trác 
Mộc Cường Ba đau thắt lại. 


Khi họ đi tới cổng làng, chỉ thấy cô thiếu nữ Ca Ca xinh xắn, mụ thanh mục tú kia vẫn sợ sệt 
đứng nơi ấu, hình như đã gầy hơn, vạt áo Phổ Lỗ đỏ rực như áng mây nơi cuối chân trời, nhưng 
khăn chít đầu đã cởi ra, để mái tóc dài chảu xuống như suối mây. Bàn tau cô đeo một miếng lót 
bằng da, thắt lưng quấn một chiếc váy da, đầu gối có miếng đệm, chân không giàu để lộ ra đôi 
bàn chân thanh mảnh nhỏ nhắn. Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình, gã quá quen thuộc 
với bộ trang phục này, vốn chuyên dùng khi dập đầu bái lạu. Kiểu dập đầu bái lạu này là nghi 
thức dân Tạng dùng để lễ tạ hoặc cầu xin thần minh bảo vệ. Theo truyền thống, ít nhất họ phải 
để chân trần liên tiếp dập đầu một vạn lần mới có thể được coi là thành tâm, trong lúc dập đầu 
phải tâm vô tạp niệm, như là giữa chốn không người vậu. 


Chỉ thấy Ca Ca chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, từ từ giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, 
rồi lại chảm chậm hạ xuống, chạm đến trán, chạm đến môi, kế đó là trước ngực, ba con đường 
thông đến linh hồn, đoạn lại chằm chậm quù rạp toàn thân, đến khi trán chạm đất, dùng hết sức 
lực toàn thân để hôn lên mảnh đất thánh thần thiêng liêng ấy. 


Trang 1.425/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhìn từ xa đã thấy giữa trán cô có một dấu vết hơi gồ lên, lại gần hơn mới phát hiện ra đó là 
một vết chai. Trác Mộc Cường Ba thầm run lên: mỗi ngày phải dập đầu quờ lạy bao nhiêu lần 
mới có thể làm chai cả trán thế kial 


Vừa nhìn thấu cảnh tượng đó, cả Trương Lập và Nhạc Dương cũng không biết nên nói gì. Một 
đoàn bốn người đeo những chiếc ba lô nặng trĩu lặng lẽ đăm đăm nhìn Ca Ca, trong lòng dâng 
trào nỗi áu náy khôn nguôi. Họ cứ ngây ra nhìn cô thiếu nữ giơ bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn cao 
quá đầu, vỗ vào nhau, rồi chảm chậm hạ xuống, chạm vào trán, vào môi, vào ngực, rồi thân 
người từ từ quù xuống, bò rạp ra, cánh tau vươn thẳng, trán chạm đất, rồi lại đứng lên, miệng 
lắm nhẩm cầu nguyện, một lần, rồi lại một lần nữa. Khoảnh khắc ấu, cả trời đất dường như đều 
im tiếng, gió lạnh tiêu điều, chỉ nghe thấy tiếng hai mảnh da lồng ở tay cô đập vào nhau lúc vỗ 
tau, "bách, bách, bách..." những âm thanh như sợi roi da quất lên mặt Trác Mộc Cường Ba. Lúc 
Ca Ca đứng dậy, nom cô như một vị thánh nữ trang nghiêm, toát lên một vẻ cao quý, thuần 
khiết lạ thường. Bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng cô, đều đã chuyển thành những tiếng "bách, 
bách, bách”, vang dội khắp cả trời đất. 


Đã có mấy lần, khi nhìn thấu Ca Ca đứng lên, Trương Lập và Nhạc Dương cùng muốn quay đầu 
bỏ đi. Chuyện này, lẽ ra nên để một mình Cường Ba thiếu gia giải quyết, vẻ bình tĩnh và kiên 
nghị trên gương mặt yếu đuối mà xinh xắn ấy khiến mọi người thực không thể nào nỡ nhìn tiếp 
nữa. Họ không dám tưởng tượng, nếu Ca Ca biết rằng Đa Cát đã... không biết cô sẽ như thế 
nào. 


Không biết là vì tiếng bước chân của bốn người, hay vì họ đã chắn mất ánh sáng, hay vì cảm 
giác gì đó, Ca Ca đột nhiên mở bừng mắt. Khi đôi mắt sáng trong ấy mở ra, không ai dám nhìn 
thẳng vào cô nữa. "AI Thánh sứ đại nhân! " Ca Ca ngượng ngùng ngừng dập đầu bái lạu, giấu 
bàn tay ra phía sau, nhưng đôi mắt đen lay láu thì nôn nóng nhìn xem phía sau lưng gã rốt cuộc 
có mấy người. 


Trác Mộc Cường Ba vốn định nở một nụ cười hòa nhã, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy được 
một chút, rồi không phát ra được âm thanh gì nữa, chứ đừng nói là cười. Những người khác 
cũng đều nghiêm trang đứng lặng lẽ một bên. Ca Ca dường như đã đoán ra được mấy phần, cô 
không nói gì, chót mũi như đã đỏ lựng lên, "Đa Cát đâu rồi? " cơ hồ cô phải dùng nhiều sức lực 
lắm mới thốt lên được bốn chữ ấu. 


Không đợi Trác Mộc Cường Ba trả lời, Ca Ca đã như sực nhớ ra điều gì đó: "Xin lỗi, phiền 
Thánh sứ đại nhân chờ giây lát, tôi chỉ còn vài lạu nữa là đủ lễ rồi." Nói đoạn, cô lại nhắm mắt, 
hai tay giơ cao, miệng lầm bẩm: "Nam mô tam mãn đa mẫu đà nam, a bát la để gia đa sa bà nan 
am, đát chí tha, a, khư khư khư tư khư tư, ngư ngư..." nơi khóe mắt đã chảy ra những giọt lệ 
lóng lánh như pha lê, lã chã rơi xuống đất theo nhịp bái lạu. 


"...đem thân nàu..., hồi sinh miền Cực lạc! " Niệm xong, Ca Ca đứng lên, hai hàng nước mắt 
vẫn chưa khô, lồng ngực hơi phập phồng co thắt, nhưng vẻ bi thương trong ánh mắt đã giấu đi. 
"Anh ấu, có để lại gì không? Thánh sứ đại nhân." 


"A." Trác Mộc Cường Ba vội đưa chiếc Thiên châu và con tằm ngọc đã ướt đầu mồ hôi tay ra, 
giọng nói thấp dần: "Đa Cát nhờ tôi đưa cái nàu cho cô, và... và nói rằng, đừng đứng ở cổng 
làng, đợi anh ấy nữa..." 


Trang 1.426/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"Ư..." Ca Ca lau nước mắt nhận lấy hai món vật đó, nhìn vật nhớ người, lại không kìm được nỗi 
đau thương, ngón tay cô khẽ vuốt ve lên con tằm ngọc: "Đây là tín vật định tình tôi tặng anh ấu, 
anh ấy trả lại rồi, anh ấu trả lại rồi... ôil " Ca Ca lấy hết sức lực ném con tằm ngọc ấy ra thật xa, 
đau xót nói: "Đều tại tôi cả, tôi không nên tặng nó cho Đa Cát. Người đó rõ ràng đã nói, vật 
định tình ấu đẹp thật, nhưng lại là kiệt tác của lũ ma quở."” 


"Cô bảo thứ cô vừa ném đi ấy là gì? Người nào đã nói với cô? ” Trác Mộc Cường Ba còn chưa 
nghĩ ra nên an ủi cô gái nàu thế nào, pháp sư Á La đã đột nhiên kích động hỏi. 


Trác Mộc Cường Ba không hiểu, vội truy vấn: "Sao vậu? Pháp sư Á La? " 


Pháp sư Á La nói: "Có lẽ Cường Ba thiếu gia không biết, chúng ta nói ngọc tằm hay ngọc trùng 
đều chẳng vấn đề gì cả. Nhưng đối với cô gái nàu, đó lại là một điều kụ húy, đó là tên của ma 
quủ, trong tôn giáo của chúng tôi, cũng không thể trực tiếp gọi ra được, nó sẽ mang đến điều 
bất hạnh và nạn tai.” 


Ca Ca nói: "Tôi, tôi không biết. Người đó nói rằng, nói rằng đó là pháp thuật của ác ma, biến 
những thứ nó thích thành những viên đá rất đẹp, để giữ mãi mãi, ở chỗ họ có rất nhiều viên đá 
như thế, động vật biến ra, cây cối biến ra... tôi sớm biết vậu... tôi mà sớm biết như vậy..." cô lại 
đau lòng khóc òa lên. 


Pháp sư Á La nói: "Chỗ bọn họ? Người đó không phải dân trong thôn này à? Cô gặp người đó ở 
đâu vậy? ” 


Ca Ca khóc nức nở nói: "Lúc tôi đi chăn cừu, lũ cừu đã tìm thấy anh ta. Khi ấu, anh ta đã đói 
đến sắp ngất đi rồi, cả người ướt sũng, lạnh run lên cầm cập ấy. Tôi lấy bánh tảm ba, túc mã và 
rượu Thanh Khoa cứu anh ta tỉnh lại. Anh ta rất hoảng sợ, bảo rằng mình vừa trốn từ địa ngục 
ra, cứ nói đi nói lại, bảo người ở đó chết hết rồi, cừu dê chết hết cả rồi, tôi cũng không biết tại 
sao anh ta biết nói tiếng của chúng tôi nữa..." 


"Cô! Cô nói gì! " Lần này đến lượt Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, kinh hoảng nhìn Ca Ca 
thốt lên: "Người đó, người đó hình dáng ra sao? " 


Trước câu hỏi của Thánh sứ đại nhân, Ca Ca cúi đầu nhớ lại: "Người đó... anh ta, tóc anh ta dài 
lắm, lúc ấy tôi chỉ lo cứu người thôi, không chú ý lắm." Nghĩ một lúc nữa, cô lại nói: "À, trước 
ngực anh ta có tượng Quan Âm Bồ Tát sáu tay, tôn quú lắm." 


Trác Mộc Cường Ba hít một hơi không khí lạnh, xem ra không sai rồi, chính là người Qua Ba 
điên ấu, không ngờ anh ta lại từ đây đi ra. Vậy thì Cánh cửa Địa ngục mà anh ta nói, chắc chắn 
chính là Cánh cửa Địa ngục mà thôn Công Bố bảo vệ rồi. Lẽ nào Đường Thọ cũng từ nơi đâu đi 
tới Shangri- la? Không, tuyệt đối không thể nào, Đường Thọ lái xe chạy ra cơ mà. Nói vậy nghĩa 
là, nơi Đường Thọ đi vốn không phải là chỗ của người điên ở Mông Hà đó hay sao? Nơi Tử kù 
lân cư ngụ không phải Bạc Ba La thần miếu, Bạc Ba La thần miếu cũng không có Tử kỳ lân 
canh gác, nói như vậy, ngay từ lúc ban đầu gã đã lầm rồi hay sao? Còn Ba Tang? Bọn họ lên núi 
tuyết, tình cờ lạc vào chỗ đó. Nơi ấy và nơi Đường Thọ đã đến có phải là cùng một nơi hau 
không? Hay là, đó là ba nơi hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn cách biệt với thế gian? Không, bọn 
Ba Tang từng gặp người Qua Ba, nếu nói nơi bọn họ đến không phải là Shangri- la, sao lại gặp 
được người Qua Ba chứ? Lẽ nào có những nhánh khác nhau của cùng một tộc người? Nhất thời, 
đầu Trác Mộc Cường Ba như muốn nổ tung, ở Tây Tạng quả thực có quá nhiều khu vực không 


Trang 1.427/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người, quá nhiều núi tuyết thần thánh, rốt cuộc trong đó ấn chứa bao nhiêu điều bí mật thì 
không ai biết được. Ở đây, chỉ cần hơi không lưu ý một chút, là đã đặt chân vào một vùng thế 
ngoại đào nguyên, không tranh chấp gì với đời, hoặc giả là một chốn nhân gian thánh địa, lìa xa 
nhân thế. Ở đây, đâu đâu cũng là những tín đồ chân thành nhất, đâu đâu cũng là những bức 
tranh tuyệt mỹ của con người hòa nhập với tự nhiên. Có lẽ chính bởi nguyên nhân ấy, mà 
những người đã chán ghét những âm thanh ồn ã, những rừng bê tông cốt thép chốn thị thành 
mới hướng về mảnh đất nàu như thế. Thứ họ tìm kiếm, là một mảnh bình yên trong tâm hồn, 
họ muốn được gần hơn với thiên nhiên. Nhưng rốt cuộc nơi gã muốn tìm, là ở đâu chứ? 


Nhạc Dương nói: "Pháp sư, Cường Ba thiếu gia, hai người bị làm sao vậy? " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Trương Lập nói: "Người điên ở Mông Hà, cậu còn nhớ không, Trương 
Lập, Trương Lập! " Tới đây, Trác Mộc Cường Ba lại cuống cuồng hỏi Ca Ca: "Người đó còn nói 
gì nữa? Cô gặp anh ta lúc nào thế? Cố nhớ thật kỹ tình hình lúc gặp anh ta lại đi Ca Cai 
Chuyện này quan trọng lắm! Cô làm ơn, nhất định, nhất định phải... phải nhớ rađói! " 


Ca Ca vừa thút thít khóc, vừa nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp người lạ kia khoảng ba năm về 
trước, lúc đó anh ta rất yếu ớt, tỉnh lại rồi nhưng người vẫn rũ rượi, cũng may là lúc đó anh ta rất 
tỉnh táo, còn cảm ơn Ca Ca đã cứu mạng, muốn báo đáp cô nữa. Ca Ca thấy con tằm bằng 
ngọc thì rất thích, anh ta liền tặng luôn nó cho cô. Nhưng người nàu không hề nói chuyện mình 
ở đâu tới, đang ởi đâu, tại sao lại thành ra nông nỗi ấu, Ca Ca hỏi đi hỏi lại mấy lượt, anh ta liền 
tỏ ra hết sức đau khổ, rồi sau đó chìm vào nỗi kinh hoàng, cứ không ngừng lầm bẩm nhắc đi 
nhắc lại mấy câu "đến rồi" và "chết hết cả rồi". Anh ta ở với Ca Ca một lúc lâu, tới khi mặt trời 
xuống núi mới đi. Ca Ca đưa hết đồ ăn mang theo mình cho anh ta, nhưng cũng không biết anh 
ta đã đi đâu. 


Trương Lập nhớ lại tình cảnh lúc mình lần đầu tiên hỏi han Ba Tang, liền nói: "Xem ra, lúc gặp 
Ca Ca, anh ta vẫn còn trong giai đoạn phát bệnh cách quãng, nhưng lúc gặp chúng ta, người 
này đã hoàn toàn điên dại, mất hết cả lý trí rồi." 


Ca Ca nói: "À, đúng rồi, người đó còn bảo anh ta ngồi cổ oa đến, đó là thứ gì vậu? " Mấy người 
bọn Trác Mộc Cường Ba đều biết, cổ oa là tiếng Tạng cổ, nghĩa là cái thuyền. Chỉ có điều, 
người trong thôn Công Bố này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, thỉnh thoảng mới bắt cá ven 
sông, xưa nay chưa từng có con thuyền nào ra thuyền cả, hơn nữa đoạn sông Nhã Lỗ Tạng Bố 
ở gần thôn của họ nàu cũng không thể nào đi thuyền được, vì vậu Ca Ca không biết cũng là 
chuyện bìnhthường. 


Nhạc Dương giải thích: "Là một thứ có thể ngồi được, giống như xe bò xe ngựa ấy, nhưng mà ởi 
Ở trên mặt nước. ` 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu người điên ở Mông Hà từ đây đi ra, Cánh cửa 
Địa ngục nhất định là ở đâu, tuyệt đối không sai được nữa." Gã lại đưa mắt nhìn theo hướng con 
tằm ngọc bị Ca Ca ném ởi, nếu nói đó là thứ người điên ở Mông Hà mang bên mình, nói không 
chừng còn có giá trị nghiên cứu gì cũng nên. Nhưng phía trước là cả một bãi cỏ mênh mông, tìm 
ở đâu bây giờ? 


Nhạc Dương nhìn ra được suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba, bèn nói: "Để tôi tìm lại con tằm 
bằng ngọc ấy cho." Trác Mộc Cường Ba khẽ gật đầu đồng ú. 


Trang 1.428/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La cả quyết nói: "Đã vậu, giờ chúng ta hãy lập tức đi tìm các vị trưởng lão, hỏi thăm 
chuyện về Cánh cửa Địa ngục. Ca Ca, đừng quá thương tâm, Đa Cát là một chiến sĩ dũng cảm, 
cậu ấy đã hụ sinh để bảo vệ Thánh sứ đại nhân, ắt sẽ được luân hồi vào thế giới Cực lạc. Cậu ấu 
giao lại vật định tình cô tặng cùng với vật tùu thân của mình, chứng tỏ rằng cậu ấy đã buông bỏ 
những lưu luyến với nhân thế rồi. Nhất định là cậu ấy đã được Đức Ma Hê Thủ La vạn năng 
triệu gọi, giờ đây linh hồn đã thăng vào cõi bất sinh bất diệt, nói không chừng có khi đang ở cõi 
xa xăm ấy chúc phúc cho cô và hạnh phúc tương lai của cô đó." 


Quả nhiên, những lời khuyên giải ấu của pháp sư Á La hết sức hiệu quả, Ca Ca đã nín khóc, 
nhìn chằm chằm vào Thiên châu Đa Cát để lại, cuối cùng cũng kiên định gật gật đầu, nói: "Ưm, 
tôi biết rồi, đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp các vị trưởng lão." 


Điều làm bọn Trác Mộc Cường Ba cảm thấy bất ngờ là, dường như các trưởng lão thôn Công Bố 
sớm đã biết mấy người bọn họ sẽ đến, phòng ốc, đồ ăn, người phục vụ đều đã được sắp xếp đâu 
ra đó, dân trong thôn đã dựng chảo đá lên nướng chuột núi, thịt chảy mỡ reo xèo xèo, mùi 
hương khen khét xộc vào mũi mọi người. 


Ở đâu không có đường quốc lộ, cũng không có điện thoại, Trác Mộc Cường Ba thật không sao 
hiểu nổi, tại sao các vị trưởng lão trong thôn lại biết bọn gã sẽ đến. 


Trưởng lão Đơn Ba nói: "Về Cánh cửa Địa ngục, dựa theo các ghi chép cổ xưa nhất của chúng 
tôi, ngôi làng này được dựng lên chính là để bảo vệ cánh cửa ấy. Cánh cửa Sinh mệnh thì sau 
nàu mới được xây dựng lên theo ý chỉ của một vị Thánh sứ, vì đã trải qua vô số năm, Ú nghĩa 
thực sự của việc bảo vệ và xây dựng ban đầu đã hoàn toàn bị quên lãng. Còn sứ mệnh của 
chúng tôi, chỉ là bảo vệ vùng đất này, đợi chờ một vị Thánh sứ khác đến. Hơn nghìn năm nay, 
theo các ghi chép trong thôn, tổng cộng đã có ba mươi sáu vị Thánh sứ lần lượt đến đâu, nhưng 
chỉ có mười vị thực sự đến được Cánh cửa Sinh mệnh, từ trong đó sống sót trở ra, e chỉ có hai 
người. Đó là ngài, và vị Thánh sứ đến trước ngài chỉ mấyngày. Còn người hỏi chúng tôi về Cánh 
cửa Địa ngục chỉ có mình ngài mà thôi. Trưởng lão Cách Liệt là người nắm các văn thư của thôn 
làng, ông ấy sẽ gắng hết sức mình, nói cho các vị biết mọi điều về Cánh cửa Địa ngục." 


Trưởng lão Cách Liệt nhướng mày, khẽ hắng giọng nói: "Cánh cửa Địa ngục mà Thánh sứ đại 
nhân từng đến ấu, đích thực là nơi chúng tôi bảo vệ, chỉ có điều lối vào ở đâu thì thực sự không 
một ai trong chúng tôi biết được cả. Theo các ghi chép cổ, nơi đó từng là chỗ giao giới của địa 
ngục và thế giới của chúng ta, vô số ác ma, xác chết, máu tanh đều từ nơi ấy chảy tràn ra thế 
gian này. Bọn chúng mang theo bệnh dịch, chém giết và máu tanh, khiến người dân Tạng thời 
kù viễn cổ phải chịu đựng bóng đêm và nỗi sợ hãi, bị bệnh tật giàu vò trong đau đón, chết trong 
những cuộc chém giết vô nghĩa lý. Nhưng họ lại không thể tìm được nguyên nhân, chỉ có thể 
đời đời nối nhau gánh chịu nỗi khổ mà sống trong gian lao vất vả. Các vị thần minh tiên hiển 
thuở trước, vì muốn đem lại ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm ra lối vào địa ngục, bắt 
đầu lần mò tìm đường ra trong dòng U Minh tối tăm vô biên vô tận. Họ phiêu dạt trên dòng 
sông đen tối ấu mấy nghìn, mấy vạn năm, vô số bậc tiên hiển đã phải trả giá bằng cả tính mạng 
mình. Nhưng vì để con cháu đời sau được sống bình yên, các vị dũng sĩ vẫn không ngớt nối nhau 
lên đường..." 


Trương Lập đã không sao ngồi yên nổi nữa, đâu chẳng phải giống hệt như Ninh Mã cổ kinh mà 
Trác Mộc Cường Ba đã từng nhắc đến hay sao, anh nhấp nhốm nói: "Cường Ba thiếu gia..." 


Trang 1.429/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba ra hiệu cho Trương Lập đừng ngắt lời. Chỉ nghe trưởng lão Cách Liệt tiếp 
tục nói: "Hậu nhân sau này để cảm tạ và tưởng niệm những dũng sĩ đã cam tâm tình nguyện 
dùng mạng sống của mình đổi lấu tự do và hạnh phúc của muôn người, đã dựng lên một tượng 
thần thông thiên triệt địa ở nơi các vị dũng sĩ xuất phát, trấn áp tất cả tà ma bên dưới tượng 
thần, từ đó Tâu Tạng mới được vên bình." 


"Đợi chút đã, " Trác Mộc Cường Ba cũng không kìm được, lên tiếng ngắt lời: "Không phải Cánh 
cửa Địa ngục ở gần thôn làng này hay sao? Vậy thì nơi các vị dũng sĩ xuất phát cũng là lối vào 
của Cánh cửa Địa ngục, đồng thời cũng là nơi xây tượng thần khổng lồ ở di chỉ của vương triều 
Tượng Hùng ư? Hai nơi này sao lại cách nhau xa đến vậy? " 


Trưởng lão Cách Liệt mỉm cười nói: "Đây đều là nội dung ghi chép trong các sách cổ, kù thực 
chúng tôi đều chưa hề thấy qua tượng thần thông thiên triệt địa gì, cũng chưa từng đặt chân ra 
khỏi thôn làng này bao giờ. Tuy chúng tôi biết đến vương triều Tượng Hùng mà Thánh sứ đại 
nhân nhắc tới, nhưng chưa ai đi đến đó cả. Đương nhiên, chuyện về Cánh cửa Địa ngục này 
cũng không khó giải thích lắm. Người xưa nói các vị dũng sĩ tìm được lối vào địa ngục, nhưng 
đâu nói địa ngục chỉ có một lối vào duy nhất đâu? Địa ngục, vốn bao gồm tám địa ngục lớn, mỗi 
địa ngục lớn lại có bốn cánh cửa, trong cánh cửa ấy lại có bốn địa ngục nhỏ, mỗi địa ngục lớn có 
mười sáu địa ngục nhỏ, cộng thêm bản thân tám địa ngục lớn, tổng cộng là có một trăm ba mươi 
sáu địa ngục, về sau lại chia tám địa ngục lớn ra làm tám nhiệt địa ngục và tám hàn địa ngục, 
thêm các địa ngục nhỏ, tổng cộng thành ra hai trăm bảy mươi hai địa ngục, về sau nữa lại thêm 
cả địa ngục Cô độc. Ngoài ra còn có sách chép rằng, các địa ngục thuộc A Tỳ Vô Gian Địa ngục 
bao gồm mười tám hàn địa ngục, mười tám nhiệt địa ngục, mười tám đao luân địa ngục, mười 
tám kiếm luân địa ngục, thực là nhiều không đếm xuể, bởi vậu, các lối vào địa ngục tự nhiên 
cũng rất nhiều. Nơi dân làng Công Bố chúng tôi đời đời bảo vệ, chính là một trong các lối vàoấu, 
chỉ có vậy mà thôi. " 


Vừa nghe thấy lời giải thích này, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến tấm bản đồ có vô số lối 
vào lối ra kia, gã thật chỉ muốn vỗ trán mà mắng mình mấy câu ngu xuẩn, một đạo lý đơn giản 
như vậy mà nghĩ mãi cũng không ra. Đồng thời, gã cũng lại nghĩ: cũng có thể nói, Ba Tang, 
Đường Thọ và người điên kia, rất có khả năng đã từ cùng một nơi chạy ra, chỉ là theo những con 
đường khác nhau mà thôi. Ba Tang và Đường Thọ vượt núi, còn người điên bộ tộc Qua Ba lại 
ngồi thuyền. Nghĩ tới đâu, gã đứng dậy nói: "Vậy thì, chúng tôi sẽ tự đi tìm lối vào Cánh cửa Địa 
ngục, nếu ba vị trưởng lão thấy rằng còn điều gì có thể cho chúng tôi biết nữa, xin cố gắng nói 
hết, chúng tôi thực sự rất cần đến sự giúp đỡ của cácvi." 


Trưởng lão Đạt Kiệt nói: "Điều này là dĩ nhiên, bao đời chúng tôi canh giữ nơi này chính là để 
đợi Thánh sứ đại nhân đến đây, chúng tôi biết gì, tất nhiên sẽ nói hết với Thánh sứ đại nhân.” 


Trác Mộc Cường Ba bỗng hỏi: "Vậu thì, có thể hỏi lại một lần nữa, tại sao tôi lại là Thánh sứ của 
các vị được không? ” 


Trang 1.430/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 35 - Lối Vào 


Trưởng lão Đạt Kiệt nở một nụ cười hữu hảo, khe khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng nói: "Có lẽ, khi 
Thánh sứ đại nhân đến được Bạc Ba La thần miếu, khi Mạn Đà La vĩ đại trùng hiện quang 
minh... tự nhiên ngài sẽ hiểu được thôi. " 

Ông nghĩ ngợi giâu lát, rồi nói: "Phải rồi, còn một việc tôi phải nói với ngài. Về lời nguyên đó, 
có lẽ ít nhiều ngài cũng biết một chút rồi phải không. Chính là lời nguyên nói rằng, một khi để 
máu tanh vấu bẩn bậc thang Thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng 
xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng 
người, giống sài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt 
kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông... " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi đã biết." 


Trưởng lão Đạt Kiệt bèn nói: "Theo các văn thư ghi chép trong thôn, lời nguyền ấy, chỉ e còn 
đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể diễn giải gấp bội phần, mong rằng Thánh sứ đại nhân 
phải hết sức cần thận." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: "Tôi biết rồi, vậu, vậy thì ngàu mai chúng tôi sẽ xuất phát! " Gã 
thảm nhủ: "Chắc lại là thứ gì kiểu như cổ độc là cùng, tôi đã nếm mùi lợi hại rồi." 


Cách Liệt trưởng lão nói: "Na Thâm, tiễn Thánh sứ đại nhân về phòng." Na Thâm liền nhận 
lệnh bước ởi trước. 


Nhạc Dương đã tìm thấy con tằm ngọc, sau khi được Ca Ca đồng ú, họ giữ nó lại, nghỉ ngơi một 
đêm trong thôn Công Bố, sau đó lên đường tới Cánh cửa Địa ngục mà những người dân ở đâu 
canh giữ. Đoàn chỉ có năm người, nhưng Na Thâm lại chuẩn bị đến mười con la, ban đầu bọn 
Trác Mộc Cường Ba còn chưa hiểu tại sao, đi được nửa đường mới biết dụng ý của anh ta. 
Đường núi ở đây gập ghênh khúc khuủu, lúc lên lúc xuống, khoảng cách thì tương đương với 
đường tới Cánh cửa Sinh mệnh, nhưng lộ trình hết sức vất vả gian nan, nếu không có lũ la thồ 
bớt hành lú, e rằng lúc đến được Cánh cửa Địa ngục, bọn họ sẽ sức cùng lực kiệt. 


Dọc đường cảnh sắc tú lệ mê hồn, nhưng cả bốn người đều chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng 
thức. Sự tĩnh lặng của núi rừng khiến tâm hồn họ bình lặng trở lại, nỗi nhớ Đa Cát và cảm giác 
áu náu với Ca Ca cũng dần dần lắng xuống giữa khung cảnh thiên nhiên bát ngát, đồng thời tâm 
trạng nôn nóng muốn đến được Bạc Ba La thần miếu, muốn nghiên cứu tỏ tường Cánh cửa Địa 
ngục cũng theo làn gió nhẹ từ từ lắng xuống. Đi trên con đường nhỏ lưng chừng núi, chỉ nghe 
tiếng vó ngựa và gót giàu giẫãm lên lá rụng 'lạo xạo lạo xạo", Trác Mộc Cường Ba cảm nhận 
được một cách rất rõ rệt, không khí hít vào qua mũi chảy đến phổi, rồi theo các kinh mạch đi 
khắp toàn thân, từng lỗ chân lông mở ra, tham lam hưởng thụ dưỡng khí của tự nhiên ban tặng. 
Nhạc Dương và Trương Lập cũng không nhốn nhào làm ồn như mọi khi, cả đoàn người cứ lắng 
lặng đi như vậy, từng bước, từng bước đến gần Cánh cửa Địa ngục, trở lại chỗ thác nước tựa như 
một dải lụa bạc khổng lồ, tiếng thác đổ nghe ầm ầm như sấm. 


Tựa như chỉ mới hôm qua, Đa Cát đứng ở đó, hai tay chống nạnh, trợn trừng mắt lên nói: "Tôi 


Trang 1.431⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đi Tượng Hùng với mọi người! " "Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn Công Bố, sẽ không làm liên 
lụụ mọi người đâu! Hơn nữa... hơn nữa còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa! " Khẩu khí tự 
phụ ấu của anh dường như còn văng vắng giữa núi rừng bát ngát. Trác Mộc Cường Ba bước lên 
hai bước, ở đây, chính là nơi Đa Cát và Ba Tang đấu võ hôm ấy. Giờ đây, cây càng xanh hơn, cỏ 
càng biếc hơn, chỉ có người thợ săn ưu tú đã không còn nữa. 


Trác Mộc Cường Ba đi tới mép bình đài. Chỗ vươn ra khỏi vách núi này, xung quanh có núi non 
vâu bọc, dưới có thác nước chảy tràn, thật giống cảnh trong Hương Ba La mật quang bảo giám, 
thực chẳng khác nào một Shangri- la được thu nhỏ lại trăm nghìn lần. Trác Mộc Cường Ba bất 
giác nhớ đến lúc tra tìm tài liệu về Shangri- la, gã từng đọc được lời của một vị trí giả viết rằng: 
"Shangri- la ở trong lòng mỗi người, không cần phải cố công đi tìm kiếm, nó vẫn luôn lặng lẽ 
đứng ở sau lưng ta. Khi ta vô ý ngoảnh đầu lại, nói không chừng sẽ thấy nó cũng nên.” 


Dòng nước bên dưới bình đài ước chừng hai trăm mét, ngọn núi phía sau chắc cũng phải cao cả 
nghìn mét, thác nước năm tầng kia, từ trên xuống dưới e cũng phải cao tới mấy trăm mét, nếu 
nói Cánh cửa Địa ngục chính là lối vào của hệ thống nước ngầm, thì lối vào nàu có lẽ nằm ở chỗ 
giáp ranh giữa mặt nước và vách đá dựng đứng, hoặc là... Tóm lại, bọn họ cần phải xuống mặt 
sông bên dưới kia mới tìm hiểu cho kỹ càng được. 


Tuy nhiên, xuống bên dưới bình đài không phải chuyện dễ, đáy sông bị dòng nước xiết xối vào 
làm cho trở nên rất rộng. Mà bình đài và đáu sông tạo thành một hình thang cân, bên dưới 
không có chỗ đặt chân, phải thả dây từ trên bình đài đu xuống. Mấy người bọn Trác Mộc Cường 
Ba mở ba lô, lắp thiết bị tăng cường tín hiệu, đeo các công cụ liên lạc, rồi lấu thiết bị leo núi ra. 
Trương Lập và Nhạc Dương xung phong bám vào vách đá vát về phía trong để trượt xuống 
trước. Vách đá bị nước xối trong suốt một thời gian dài, nên hết sức trơn nhẫn, lại có rất nhiều 
thực vật ưa ẩm ướt mọc, nên càng không có chỗ nào mà bám tay. Bọn Nhạc Dương cứ mười 
bước đóng một cái đỉnh, năm bước cài thêm một cái chốt, cuối cùng cũng xuống được mép 
sông. Màn bụi nước hình thành do thác nước xối xuống lan đến tận chỗ đó, hơi nước mù mịt 
khắp mặt sông, tầm nhìn đại khái chỉ khoảng bảy đến tám mét. Trương Lập và Nhạc Dương bật 
đèn chiếu sương mù lên, bắt đầu chia hai bên tìm kiếm theo hình rẻ quạt. Trương Lập lần đến 
tận chân thác nước, còn Nhạc Dương cũng đi chừng trăm mét, nhìn bằng mắt thường không có 
phát hiện gì mới, nhưng thiết bị đo trong tay họ đã truyền số liệu thăm dò lên bình đài. Trác 
Mộc Cường Ba và pháp sư Á La ở bên trên vừa quan sát mặt sông, vừa sắp xếp phân tích số 
liệu. Na Thâm đứng bất động sau lưng họ như một pho tượng đá. Bởi vì đã có tiền lệ của Đa 
Cát, lần này bọn Trác Mộc Cường Ba nửa như vô tình nửa như cố ý giữ một khoảng cách nhất 
định với Na Thâm, lúc nói chuyện cũng sử dụng tiếng phổ thông mà anh ta không hiểu. Họ 
không muốn để Na Thâm tham dự quá sâu vào hành động lần này, để rồi lại trở thành Đa Cát 
thứ hai. 


Một lúc sau, trong ống nghe vang lên giọng của Nhạc Dương: "Cường Ba thiếu gia, dưới này 
bọn tôi không có phát hiện gì đâu, e rằng phải sang phía bên kia khe núi xem sao." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn số liệu thiết bị điện tử truyền về trên màn hình, đoạn trả lời: 
"Biết rồi, các cậu tiếp tục thăm dò đi, dây thừng đã kéo hết chưa? Nếu vẫn còn không gian, tiếp 
tục vươn sang hai bên nữa thử xem.” 


Trác Mộc Cường Ba lại nhìn xuống màn hình thiết bị, hỏi pháp sư Á La: "Sao rồi pháp sư? Có 
kết quả gì chưa? ” 


Trang 1.432/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La lắc đảu: "Đã đo khoảng cách bằng tia laser, không phát hiện ra phía đối diện có 
khe nứt nào. Có điều, cậu xem hình ảnh tái tạo từ sóng âm này xem, ở đây này." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Có bóng đen? ” 
Pháp sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Thông đạo ngầm dưới nước? " 


Pháp sư Á La đáp: "Có lẽ vậu, có điều hang động này hơi nhỏ một chút, nhìn tỉ lệ thì chỉ một 
người qua được, hơn nữa vào trong rồi rất khó trở ra, bên trong không thể xoay người được. " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy chúng ta xuống chỗ cửa hang đó trước, rồi dùng máu đo đạc 
thêm lần nữa, dựa theo kết quả ấy mới tính tiếp." Pháp sư Á La cũng đồng ý với đề nghị nàu. 
Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Nhưng nước chảy xiết thế nàu có xuống được đó không nhỉ? " 


Pháp sư Á La lắc đâu: "Chưa rõ, để xem có thể tìm được lối nào dưới lòng sông không, rồi 
chúng ta sẽ bò từ lòng sông qua vậy. " 


Nhạc Dương ở dưới nói: "Cường Ba thiếu gia, pháp sư Á La, dâu thừng kéo hết rồi, có phát hiện 
gì không? Nếu không thì ném thêm dây thừng xuống ởi, chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển theo 
phương ngang. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi hiểu rồi, các cậu ở dưới ấu chớ làm bừa, tạm thời không cần di 
chuyển theo chiều ngang nữa, sóng siêu âm tìm được một khu vực có bóng đen, tôi sẽ buông 
dâu xuống đó." Nói đoạn, gã đưa mắt nhìn pháp sư Á La, nói: "Công việc giám sát ở trên nàu 
đành nhờ pháp sư lo vậy." 


Pháp sư Á La nói: "Cần thận một chút, mặt sông ở đâu rộng khoảng một trăm mét, tốc độ dòng 
chảy đã đạt đến mười lăm mét/giây - tín hiệu từ thiết bị thăm dò bằng tia laser của bọn Nhạc 
Dương, Trương Lập gửi về hiển thị. Chỗ cậu xuống, tuy nước chỉ sâu chừng hai lăm mét, nhưng 
dưới lòng sông lại có rất nhiều tảng đá lớn, có tảng còn nhô lên gần mặt nước, cẩn thận dâu 
thừng bị cứa đứt đó.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết rồi, sẽ hết sức cẩn thận." Gã bắt đầu khoác đồ lặn lên người, 
cầm theo các thiết bị thăm dò, đeo túi công cụ, hai bên túi công cụ là bình dưỡng khí nén dạng 
lỏng sáu lít, tầng trên là một chiếc dù nhỏ có thể tách ra, tầng dưới đựng các công cụ thăm dò 
hang động, bao gồm cả máy đo khoảng cách bằng laser có thể hoạt động dưới nước, máy dò 
sóng âm, máy ảnh, máy tính sử dụng được dưới nước, ở thắt lưng cài một chuỗi móc khóa và 
chốt an toàn, trên vai đeo một cuộn dây thừng hai trăm mét, một đầu dây cột chắc vào người, 
đầu kia cột vào khẩu súng bắn dây móc cẩm trên tau. Chuẩn bị xong xuôi, gã quay sang hỏi 
pháp sư Á La: "Tốc độ gió thế nào? " 


Pháp sư Á La nhìn số liệu trên màn hình thiết bị, nói: "Có thể nhảy được." 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi Nhạc Dương và Trương Lập bên dưới: "Chuẩn bị xong chưa? Tôi 
xuống đây.” 


Trương Lập đáp: "Không vấn đẻ, chúng tôi đã chuẩn bị xong." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn lại vị trí của Trương Lập và Nhạc Dương trên màn hình ra đa lần cuối, 
rồi dợm bước đến mép bình đài, hít sâu một hơi, chúc đầu lao xuống dòng sông đang cuồn cuộn 


Trang 1.433/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chảy sâu hai trăm mét bên dưới. Vừa rời khỏi bình đài, Trác Mộc Cường Ba đã chỉnh lại vị trí 
thân thể, sau khi xác định có đủ không gian, liền lập tức bật dù ra. Tốc độ rơi tự do rất nhanh, 
nên khi chiếc dù bật mở, gã chỉ còn cách mặt nước chưa đầy năm chục mét. Trên mặt sông 
rộng mênh mang, gã đã nhìn thấy bộ phát tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương lắp đặt. 
Trác Mộc Cường Ba vươn tay, mũi tên mang theo sợi dây thừng bắn vọt ra khỏi nòng súng, cắm 
vào vách đá. Thân thể Trác Mộc Cường Ba trên không trungvẫn tiếp tục từ từ rơi xuống, đến khi 
nhìn Nhạc Dương hay Trương Lập bắn ra một quả pháo hiệu, biểu thị mũi tên mang theo dây 
thừng đã cắm chuẩn xác vào vị trí định trước, gã mới không chút do dự kéo mạnh nút thắt sợi 
thừng thứ hai, cắt đứt dây nối với chiếc dù. Chiếc dù liền bị gió thổi bay tít xuống hạ du, còn cả 
người Trác Mộc Cường Ba đã lao vào dòng nước xiết. 


Nước sông lành lạnh, bên tai tiếng nước chảy "ùng ục ùng ục” vang lên không ngớt, nước sông 
Nhã Lỗ Tạng Bố chảy xiết lạ thường, vừa xuống nước, Trác Mộc Cường Ba đã cảm thấy dâu 
thừng trên vai mình không ngừng bị kéo ra phía ngoài, gã vận hết sức quạt nước, nhưng cũng 
không ích lợi gì lắm, loay hoay hồi lâu mới tìm được một tảng đá lớn, dựa lưng vào đó nghỉ ngơi 
giây lát cho lại hơi, đồng thời xác định lại vị trí của mình. Lúc nàu một đầu dây thừng đã truyền 
lại cảm giác giật giật, kéo đi kéo lại ba lượt, đây là tín hiệu của Trương Lập và Nhạc Dương, biểu 
thị hai người đã cố định lại dây thừng cho chắc chắn rồi, không cần lo bị dòng nước xiết đánh 
bật ra khỏi vách đá. Ở dưới đáy sông, Trác Mộc Cường Ba bật đèn chiếu gắn trên đầu lên mức 
sáng nhất, gã cần phải tìm một con đường để sang được bờ đối diện. Chỉ dựa vào sức người bơi, 
không thể nào chống lại được dòng nước xiết cuồn cuộn, gã đành lựa chọn cách đi ngầm, bên 
dưới lòng sông có rất nhiều tảng đá lớn giúp gã trụ vững thân hình lúc tiến bước. Bên cạnh bóng 
đèn gắn trên mũ đội đầu là ống kính máy quay, tất cả dữ liệu ghi lại được đều lưu trữ trong máu 
tính xách tay chịu nước, chỉ cần kết nối thành công, tất cả những gì Trác Mộc Cường Ba nhìn 
thấu dưới nước, pháp sư Á La ở trên bình đài cũng có thể thấu rõ môn một. Trác Mộc Cường Ba 
thử kiểm tra lại tín hiệu vô tuyến, thấy liên lạc không có vấn để gì, bèn trao đổi nhanh mấy câu 
với pháp sư Á La. Pháp sư cho gã biết lưu lượng và tốc độ dòng chảy dưới đáy sông, đồng thời 
bảo gã nên chọn tuyến đường nào thì thích hợpnhất. 


Vì bản đồ địa hình lòng sông do thiết bị thăm dò bằng sóng âm truyền về phát huy tác dụng, 
nên điểm đặt chân của Trác Mộc Cường Ba hết sức chuẩn xác. Trước mặt Trác Mộc Cường Ba 
có mấy tảng đá lớn đứng sừng sững, thành cột trụ cho gã bám vào trong dòng nước xiết. Dưới sự 
chỉ huụ của pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba bám vào các góc cạnh của những tảng đá ngắm 
khổng lỏ, len lỏi qua khoảng trống giữa dòng nước xiết và đá tảng. Tuy làm vậu hơi tốn thời gian 
một chút, nhưng bình không khí lỏng đã được Trương Lập cải tiến gắn trên lưng Trác Mộc 
Cường Ba chứa đủ dưỡng khí cho gã thở dưới nước bốn giờ đồng hồ, vì vậy, gã hoàn toàn không 
cần lo lắng về vấn đề thời gian dưới nước nà. 


Trác Mộc Cường Ba lặn một mạch đến phía bên kia vách đá, ngẩng đầu nhìn từ đáy nước lên, 
mặt sông tựa như một dải lụa màu xám đang không ngừng quẫuy động. Dưới ánh sáng ngọn đèn 
gắn trên mũ, gã thấu vách đá bám đầy các loài cỏ nước cùng chảy dạt về một hướng dưới nước, 
trông tựa như lông của loài động vật nào đó. Khu vực bóng đen như cửa hang trong hình ảnh 
máy định vị sóng âm gửi về nằm phía trên chừng mười mét. Trác Mộc Cường Ba chỉnh đèn cho 
phát ra chùm sáng mạnh nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy một quảng mờ ảo. Gã thử tiến lên gần 
cửa hang, không ngờ, thân thể vừa mới rời lòng sông, đã không tự chủ được mà bị dòng nước 
cuốn đi. Cũng may gã còn phản ứng kịp thời, mới chỉ trượt đi chưa đầy một mét đã trụ vững lại 
được. 


Trang 1.434/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục tìm kiếm khe nứt, cắm chốt, cố định dây thừng, rồi một lần nữa 
bám vách đá leo lên trong nước. Mặc dù gã đã hết sức cẩn thận, nhưng lúc sắp tiếp cận được 
khu vực bóng đen vẫn có hơi sơ suất một chút. Bóng đen trên bản đồ sóng âm ấy, giống như 
một cái lỗ đen vũ trụ, có sức hút rất lớn, tựa như muốn hút hết mọi thứ xung quanh nó vào bên 
trong. Cũng may cửa hang rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba mất thăng bằng, nhưng vẫn kịp dùng 
sức đạp mạnh vào hai bên, mới không bị lực hút đó làm cho cắm đầu vào. Loay hoay một hồi 
lâu xung quanh cửa hang, thể lực gã đã tiêu hao một phần đáng kể. Nghe thấu tiếng thở hơi gấp 
gáp của Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Á La liền phát tín hiệuliên lạc: "Sao vậy? Có phải có một 
cửa hang không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đúng là có một cửa hang." 
Pháp sư Á La lại hỏi: "Có vào được không? " 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Không được, sức hút lớn quá, hơn nữa lại ở sâu dưới nước chừng 
mười lăm mét, mắt thường không quan sát được bất cứ thứ gì. Vả lại, cửa hang rất nhỏ, vai tôi 
chui vào chỉ thừa ra chừng mười lăm xăng ti mét, nếu thêm cả bình dưỡng khí nữa... dù vào 
được e rằng cũng khó mà ra được." 


Pháp sư Á La nói: "Ừm, còn cách nào để thăm dò không, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ tình 
hình bên trong cửa hang trước đã." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Giờ tôi đang buộc thiết bị thăm dò bằng tia laser và sóng âm vào dâu 
thừng, thả vào trong hang, còn cả hình ảnh nữa, tôi đang truy cập dữ liệu, pháp sư ở trên đó có 
nhận được tín hiệu không? ” 


Pháp sư Á La đáp: "Yếu lắm, phải điều chỉnh lại một chút." 
"Sao rồi? Có cần chúng tôi giúp không? Cường Ba thiếu gia? " Nhạc Dương hỏi. 
"Đợi chút đã." Pháp sư Á La nói: "Một người lên đâu, ai gầu hơn ấu." 


"Rõ rồi." Nhạc Dương reo lên trong bộ đàm. Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới hỏi: "Đã thấy gì 
rồi? Pháp sư? " 


Pháp sư Á La nói: "Không được rõ cho lắm, nhưng thiết bị phát sóng âm đã gửi về bản đồ địa 
hình, hang động ấy rất sâu, là rất sâu đấu. Đường kính bên trong cửa hang tương đương với suụ 
đoán của cậu, đại khái khoảng sáu mươi cho đến bảy mươi xăng ti mét, đo khoảng cách bằng tia 
laser thấy đại khái khoảng trên dưới trăm mét. Nhưng vẫn còn vấn đề, bên trong không còn lối 
thông nữa, tôi cần các cậu vào đó xem sao. Nhiệt độ nước 6 độ C, tốc độ dòng chảy 11 
mét/giâu, được rồi, Nhạc Dương đã lên đây, cậu ấu sẽ thay trang bị rồi đi cùng với cậu. Cần 
thận đấy." 


Nhạc Dương nói: "Cường Ba thiếu gia, tôi xuống ngay đâu." 


Nhạc Dương thay một bộ đồ lặn, rồi đem theo một cuộn dây dài hai trăm mét nữa xuống nước. 
Hai người lần dọc theo sợi dâu Trác Mộc Cường Ba đã cố định dưới đáu nước, tiến đền gần cửa 
hang, sức hút mạnh khiến thân thể họ không tự chủ được mà tự động dịch chuyển về phía ấy. 
Nhạc Dương nói: "Cửa hang này hình thoi, hơi hẹp một chút, tôi nghĩ tôi có thể vào được." 


Trang 1.435/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Phải hết sức cẩn thận, tôi sẽ cố định dây thừng cho chắc, nếu gặp 
chuyện gì dị thường lập tức giật dâu, tôi sẽ kéo cậu ra.” 


Nhạc Dương giơ tay làm dấu "OK". Trác Mộc Cường Ba liền vỗ lên mũ Nhạc Dương một cái. 
Anh chàng buộc chặt dây thừng, hai tay cầm hai chiếc dùi chuyên dụng, cần thận chèo chống 
thân thể, lần mò trượt vào bóng đêm vào tận bên trong. Trác Mộc Cường Ba canh chừng bên 
ngoài cửa hang, tau nắm chặt sợi dây thừng đã cố định thật chặt, chảm chậm thả từng chút một. 
Sau khi Nhạc Dương vào hang, Trác Mộc Cường Ba thấy ngọn đèn trên đầu, và đèn tín hiệu chỉ 
dẫn ở gót chân anh biến mất dần trong bóng tối, kế đó, việc liên lạc cũng hết sức khó khăn, 
chẳng mấy chốc đã không thể nào trao đổi bằng lời với Nhạc Dương được nữa. Nhưng khi giật 
giật dâu thừng, Nhạc Dương vẫn không ngừng vêu cầu đòi thả dây dài thêm nữa. 


Không ngờ, thả một mạch hết cả cuộn dây, Nhạc Dương mới ở bên trong giật dây ra hiệu muốn 
trở lại. Trác Mộc Cường Ba kéo Nhạc Dương ra bên ngoài, chỉ nghe anh chàng lắc đầu nói: 
"Không được, bên trong còn sâu hơn khoảng cách chúng ta có thể thăm dò nữa, cả hang động 
này chếch xuống dưới, nhưng góc nghiêng rất nhỏ, không biết là còn sâu bao nhiêu. Ngoài ra, 
bên trong có lối rẽ, chúng ta cần có ống huỳnh quang để đánh dấu đường. Tôi sẽ truyền số liệu 
lên trên đó, pháp sư Á La, ngài xem máy tính phân tích thế nào." 


Pháp sư Á La đáp: "m, vẫn đang xử lú, hai người lên nghỉ ngơi một chút đi." 

Trương Lập nói: "Tôi cũng lên trên này rồi, cậu ở trong đó có thấy gì không? " 

Nhạc Dương đáp: "Bên trong có rất nhiều đá vụn lèn chặt, dường như do sức người chặn lại..." 
Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm: "Cánh cửa Sinh mệnh khép lại. Cánh cửa Địa ngục sẽ mở ra..." 


"Còn ở đó không? " Giọng pháp sư Á La hơi run run. Trương Lập dường như cũng nhìn thấu gì 
đó, khẽ "a"” lên một tiếng. 


"Vẫn còn." Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đã dựa sát người vào vách đá. 


Pháp sư Á La nói: "Mặc dù số liệu Nhạc Dương gửi về không được rõ lắm, nhưng địa hình cơ 
bản có rồi, máy tính đã xử lú vẽ lại, nếu như chuẩn xác thì ở chỗ Nhạc Dương rẽ lần cuối cùng, 
vẫn còn một đường hầm dài chừng hai trăm mét nữa, toàn bộ thông đạo này hơi dốc nghiêng 
xuống dưới, độ dốc chưa đến một độ." 


Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: "Không phải chứ, còn những hai trăm mét nữa cơ à? ” 


Trương Lập nói: "Đúng đấy, hơn nữa hình ảnh tạo thành từ sóng âm còn cho thấy đoạn thông 
đạo ấu thẳng tăm tắp, như là có dấu vết đục đẽo của con người vậu." 


Pháp sư Á La nói: "Phân tích dựa trên hình ảnh gửi vẻ, có thể thấu trước đâu thông đạo này đã 
bị bít kín, khi niêm phong người ta dùng kỹ xảo đặc biệt nào đó, giống như là trò xây tháp gỗ 
vậu, chỉ cần rút đi khối gỗ ở tầng dưới cùng, các khối gỗ ở những tảng trên tự động sụp để. 
Hoặc cũng có thể họ đã lợi dụng lực xung kích của bản thân dòng chảy. Tóm lại, chúng ta không 
biết cổ nhân đã dùng cách thức gì, cũng không đoán ra được, nhưng kết quả cuối cùng là hình 
thành nên con đường hầm mà chúng ta đang thấu ở đây. Vấn đề là, sau hai trăm mét thông đạo 
dưới đáy nước này, vẫn chưa đến điểm cuối, hình ảnh sóng âm gửi về cho thấy đến đó thể tích 
thông đạo lớn hẳn lên. Cũng có nghĩa là, sau đấy có không gian lớn hơn nữa. Có điều, vì chỉ có 


Trang 1.436/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể phát sóng âm trong hang động, nên chúng ta thăm dò được phạm vi rất nhỏ thôi." 


Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: "Cũng có nghĩa là, phía sau thông đạo, rất có khả năng chính là 
dòng sông ngầm có thể đi thuyền được? " 


Pháp sư Ä La nói: "Chỉ là có khả năng thôi, nhưng máy đo khoảng cách bằng tia laser chưa có 
tín hiệu gửi về, nên chúng ta vẫn chưa biết bên dưới còn sâu bao nhiêu nữa... " 


Trác Mộc Cường Ba hấp tấp nói: "Vậy tôi và Nhạc Dương sẽ đi xem sao.” 


Trang 1.437/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 36 - Lần Đầu Thăm Dö 


Từ lúc con người hình thành trong phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc, tất cả các sinh vật 
đều có thiên tính ở lại, dựa dẫm vào nước, đây có lẽ cũng là một sự di truyền. Mà thôi, đây 
không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, vừa nãu tôi vấn luôn nghĩ, những câu kệ như "Các vị thần 
minh thuở trước vì muốn đem đến ánh sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, 
trôi dạt trên dòng U Minh hà đen kịt như mực mấy nghìn vạn năm, " e rằng không phải ám chỉ 
đến việc một nghìn năm trước tôn giáo bí mật kia tiến vào Bạc Ba La thần miếu, mà là... 


Pháp sư Á La nói: "Chúng ta chỉ còn một cuộn dây thừng cuối cùng nữa thôi, khoảng cách 
không đủ, nước chảy xiết thế này, các cậu vào rồi không thể ra được đâu, nếu ở cuối thông đạo 
nàu không phải hệ thống sông ngầm, hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đó." 


Trương Lập nói: "Hay là, Cường Ba thiếu gia và Nhạc Dương trở lại đây trước, chúng ta thương 
lượng rồi tính sau." 


"Không cần." Trác Mộc Cường Ba nói: "Nếu người điên đó thực sự ra bên ngoài theo lối nà, 
trong kia nhất định là có không gian có thể sinh tổn, hơn nữa cũng nhất định có cách ra được 
bên ngoài thôi. " 

Nhạc Dương cũng nêu ú kiến: "Chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thừng cố định trên vách 
đá nữa, hai người mang theo dây thừng dài nghìn mét, một chút khoảng cách này chưa làm khó 
chúng ta được đâu. Sao ạ, pháp sư? ” 


"Nếu có sinh vật gì khác thì sao? " pháp sư Á La hỏi. 


Nhạc Dương đáp: "Dù là có sinh vật gì khác, nếu thể hình đủ để gây uy hiếp đối với chúng tôi, 
nó không thể chui vào được cái hang này, còn nếu thể hình nhỏ hơn, với tốc độ dòng chảy như 
ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm." 


Pháp sư Á La ngập ngừng: "Ừm... chuyện này..." 


Trương Lập nói: "Hơi nguy hiểm đấy. Lặn trong hang động tôi có nghe rồi, nhưng chỉ là lặn 
trong các hang động có nước lặng hoặc dòng chảy chậm thôi. Còn lặn trong hang động có dòng 
nước xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn trong các hang 
động ngầm dưới nước may ra được năm mét là cùng, chẳng may không nắm chắc dây thừng 
chẳng biết sẽ bị cuốn trôi đi đến tận chỗ nào, sao mà cậu ra được? " 


Nhạc Dương nói: "Không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi, sau khi rẽ qua 
chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ngoài cửa hang nữa rồi, vả lại chúng tôi sẽ 
cố định chặt dâu thừng vào kẽ đá, tôi có thể đảm bảo được an toàn. Cường Ba thiếu gia, anh 
thấy sao? " 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh lúc bọn gã ở địa ngục của lửa và nước trong địa cung 
Mawa, tuy nhiên tình hình có đôi chút khác biệt, lúc đó bọn gã trang bị không đầy đủ, còn lần 
này bọn gã đã có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu nói: "Ít nhất cần 
ba người, một người canh chừng ở cửa hang, hai người vào trong, có gì còn tiếp ứng cho nhau 


Trang 1.438/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được." 


Nhạc Dương lập tức nói: "Trương Lập, gỡ dây thừng trên vách đá ral Tôi và Cường Ba thiếu gia 
ở dưới này đợi anh.” 


Trong lúc chờ đợi, Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Nhạc Dương, cậu đã vào bên trong rồi, nói cho tôi 
biết tường tận tình hình trong đó ra sao." 


Nhạc Dương đáp: "Ừm, tốc độ dòng chảy khoảng tám mét/giâu. Phía trước hình như là khe nứt 
thiên nhiên, đoạn phía sau thì có cảm giác như đã được bàn tay con người tu tạo, bên trong có 
nhiều đá vụn lắm, vách bên rất phẳng, không sắc nhọn lởm chởm, cũng không giống những 
hang động bị nước xói mòn.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Nhưng lúc đến gần đầu bên kia thông đạo phải hết sức chú ý, nếu 
không gian đột nhiên mở rộng, ở chỗ đáy hang ấy nói không chừng là có mũi đá nhọn chìa ra 
đấy." 


Nhạc Dương đáp: "Chúng ta bám vào dây thừng chui vào cơ mà, những kẽ hở ấy rất tiện để đặt 
chêm đá, cứ mười mét lại cố định một cái, dù là có mũi đá nhọn chìa lên thì cũng tránh được." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Cẩn thận là hơn. Phải rồi, nếu thật sự có người đến từ sông ngầm 
dưới đất, cậu nói xem, người đó có thể chui ra từ hang động nàu không? 


Nhạc Dương nói: "Ừm... tôi nghĩ là có thể. Đường hảm này được con người tu tạo, xây như bậc 
thang vậy, tuy nói là nước chảy rất xiết, nhưng bám vào những bậc thang ấy vẫn có khả năng bò 
ra được. Chỉ có điều, thuyền thì không thể đưa ra ngoài thôi. Nếu bảo người điên kia ngồi 
thuyền từ Shangri- la tới đâu, vậu chiếc thuyền ấu chắc là phải để lại bên trong đó rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không... tôi vẫn hơi nghi ngờ chuyện anh ta có thể bò ra được bên 
ngoài, hai trăm mét đầu tiên cậu chui vào hoàn toàn ngập nước đúng không? Nếu nói cả thông 
đạo dài năm trăm mét này đều ngập trong nước thì sao? Cậu nói xem, trong dòng nước xiết như 
thế, mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét? " 


Nhạc Dương nói: "Ừm... điểm nàu, điểm này tôi chưa nghĩ tới." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vậy đấy, trong dòng nước xối xả thế này, với thể năng của cậu và tôi, 
mỗi phút có thể bò được hai chục mét đã là cực hạn rồi, hơn nữa quá trình này cực kỳ hao tốn ô 
xụ. Vận động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí, không thể hít thở, căn bản không thể nào 
bò ra ngoài được. Tôi nghĩ, nếu có người từ trong đó đi ra, nhất định phải còn cách nào khác 
nữa. 


Hai người thảo luận qua lại đến lúc Trương Lập gỡ dâu thừng leo xuống. Có dây đủ dài rồi, ba 
người không dừng lại dù chỉ một phút, tiến thẳng đến miệng hang động thần bí. Nhạc Dương đã 
vào sâu bên trong một lần, nên anh là người đầu tiên chui vào, cách chừng năm mét phía sau là 
Trác Mộc Cường Ba. Người này lấu khoảng cách có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ người 
kia làm khoảng cách chuẩn, đồng thời sử dụng hai chiếc đèn nhỏ gắn ở gót giày để đánh tín 
hiệu, chỉ thị tiến lên hoặc lui lại. Trương Lập canh chừng ở cửa hang, đề phòng bất trắc và thao 
tác điều chỉnh thiết bị. 


Vào trong hang động, cảm giác dòng chảy xung quanh ép lên thân thể rõ hơn rất nhiều, Trác 


Trang 1.439/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba thấy mình như một con cá, chảm chậm ởi trong một hành lang dài dằng dặc 
dưới đáy nước theo kiểu hết sức đặc thù. Bên ngoài năm mét là bóng đêm, tất cả ẩn kín sau một 
tấm màn tăm tối thần bí. Xung quanh gã không có bất cứ dấu vết của động vật hay thực vật gì, 
nhưng nghĩ lại ở đâu nước ngảm chảy xiết như vậy, động thực vật cũng chẳng thể nào sống nổi. 
Trương Lập canh chừng ngoài cửa hang cũng biết, lặn trong hang động ngầm có dòng nước 
chảy xiết thế này, chẳng khác gì lái xe với vận tốc trăm ki lô mét/giờ giữa dòng giao thông đông 
đúc, không thể có dù chỉ một sai sót rất nhỏ. Anh sợ làm phân tán tinh thần của hai người trong 
hang, nên không dám trò chuyện câu nào với họ. 


Trong bóng tối yên tĩnh lạ thường, khiến họ cảm thấy như đang chui vào cõi hư không. Thông 
đạo này hình bầu dục, hai đầu nhỏ, phần giữa hơi phình to, bất luận là ngước lên trên hay nhìn 
xuống dưới, ánh đèn đều bị bóng đêm vô tình nuốt trọn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm 
giác như mình đang thực sự bơi xuống địa phủ. Ở nơi đó, bóng tối trải ra vô tận, trên phủ khắp 
trời, dưới nuốt cả mặt đất vực sâu, còn gã dập dênh lơ lửng trong không trung, như một hạt bụi 
nhỏ nhoi giữa vùng đen tối mênh mang. Vách đá bên cạnh chốc chốc cũng khiến gã giật mình, 
thi thoảng có cột sáng chiếu qua, liếc mắt lên là lại thấy có khe nứt to tướng, bên trong đen kịt 
sâu hun hút; cũng có chỗ vách đá gồ lên thành hình mặt con quái thú, có mũi có mắt, xuất hiện 
đột ngột ở khoảng cách gần, ai trông thấy cũng thật khó mà không giật mình kinh hoảng. Dòng 
chảy cuồn cuộn phía sau lại không ngừng thúc đấy gã, sợi thừng trong tay quyết không thể 
buông ra, Trác Mộc Cường Ba theo sát phía sau Nhạc Dương. Máy đo bằng tia laser xác định 
đường hầm phía trước còn một trăm mét nữa, nhưng được chừng ba chục mét, Nhạc Dương đã 
bắt đầu rẽ sang phải, đồng thời ném một ống hườỳnh quang vào góc ngoặt để đánh dấu. Được 
chừng chục mét nữa, anh lại rẽ trái, tiếp tục tiến lên, Trác Mộc Cường Ba chiếu đèn vào chỗ 
ngoặt, thấu bên phải và phía trước có đến bốn năm lối thông đen ngòm, đành lắc đầu rẽ theo 
Nhạc Dương. 


Chẳng mấy chốc sau đó, Trác Mộc Cường Ba liền phát hiện ra dường như bọn gã đang ở bên 
trong một cục bọt biển khổng lồ, chỗ nào cũng thấu những khe nứt, những lối thông, lối nàu 
thông với lối kia, lồng vào trong nhau, con đường tiến lên phía trước cứ như thể cây kim xâu sợi 
chỉ chọc lên chọc xuống chọc trái chọc phải trong miếng bọt biển. Chưa được bao lâu sau, ống 
hườnh quang đã không đủ dùng, Nhạc Dương bắt đầu cứ cách hai chỗ rẽ hoặc hơn mới đặt một 
ống hườnh quang. Sau khi chui vào khe nứt thứ ba bên trái, kế đó trượt xuống vào cửa hang thứ 
hai, vòng qua một trụ đá hình tròn, nghiêng người bơi lên khe nứt trên đỉnh đầu, Trác Mộc 
Cường Ba không cẩm lòng được, cất tiếng hỏi: "Đường đi phức tạp như vậy, lại không có máu 
tính, làm sao cậu nhớ được thế? " 


Nhạc Dương đáp: "Khả năng ghi nhớ tức thời cũng như quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh và 
nhớ rõ là hết sức quan trọng đối với một người lính trinh sát, tôi có thể nhớ chính xác được thứ 
tự của hai bộ bài tráo lộn xộn ấy chứ. Kỳ thực, ở đây có rất nhiều lối thông với nhau, chỉ là 
chúng ta phải chọn lựa những lối tương đối dễ đi qua thôi. Sắp đến đoạn có bàn tau con người 
tạo nên rồi, dòng chảy ở đó hình như còn nhanh hơn một chút, bám chặt vào đấy, Cường Ba 
thiếu gia." 


Vòng qua chỗ rẽ, Trác Mộc Cường Ba đã chú ý đến những góc cạnh trồi lên, nói một cách 
chuẩn xác hơn, đâu có lẽ giống những tảng đá khổng lỗ xếp thành một thông đạo hình tròn tựa 
như người ta xâu ống khói, nhưng các góc cạnh đều xoay vào bên trong. Mặt này gồm những 
hình lục giác, ngũ giác, bát giác sắp đặt không theo quy tắc nào cả, thoạt nhìn giống như vảy rắn 


Trang 1.440/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhấp nhô, khiến Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến Con đường Người khổng lỏ 1 ở Ireland. Tới đâu, 
gã lại không khỏi giật thót mình một cái, không khó tưởng tượng, muốn xây một đường hầm 
nhân tạo như thế này ở dưới sâu mười mét nước, lại giữ được cả nghìn năm, đặt trong bất cứ 
thời kỳ nào cũng đều là một công trình k vĩ, huống hồ những tảng đá này lại to lớn như vậy, cổ 
nhân làm cách nào để chất chúng lên như thế? Chuyện này thực nằm ngoài sức tưởng tượng, 
Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng cảm thấy tôn giáo thần bí này mang đến cho mình quá nhiều 
chuyện khó tin nổi, càng tìm hiểu sâu, lại càng thêm kinh hoảng. 


Đi tiếp trong thông đạo được chừng ba trăm mét, đường kính thông đạo dường như mỗi lúc một 
nhỏ hơn, tốc độ dòng chảy và áp lực đều tăng lên rõ rệt, hai người bọn Trác Mộc Cường Ba 
phải bám chặt vào dâu thừng mới chống chọi được với dòng nước chảy xiết mạnh mẽ ấy. Trác 
Mộc Cường Ba còn cảm nhận được thân thể mình, đặc biệt là bình dưỡng khí gắn trên lưng, 
không ngừng cọ xát với vách thông đạo, đành gắng hết sức dồn trọng tâm thân thể xuống dưới, 
nếu để ống dẫn khí bị những cạnh đá gồ ghể kia cọ đứt, kẹt cứng ở chỗ này thì chỉ còn nước 
chờ chết ngạt. 


Nhạc Dương đã sắp ra đến đầu bên kia thông đạo, đột nhiên đánh tín hiệu nguy hiểm, rồi sau 
đó ánh đèn hoàn toàn tắt lịm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trác Mộc Cường Ba giật 
mình kinh hãi, không lập tức lui về, mà ngược lại còn lỏng bám dây thừng, tăng tốc tiến lên phía 
trước, đồng thời gọi lớn: "Nhạc Dương! Nhạc Dương! " Gã biết, trong hang động này, bọn họ đã 
hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài được nữa, giờ chỉ có gã và Nhạc Dương là có thể nói 
chuyện với nhau được thôi. 


Đang lúc nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực, chưa biết xử trí ra sao ấu, bỗng có một chùm sáng chiếu 
tới, biểu thị an toàn. Lần này đèn chiếu rất sáng, hiển nhiên là tín hiệu do đèn gắn trên đầu 
Nhạc Dương phát ra, chứng tỏ rằng anh chàng đã đến một chỗ không gian tương đối rộng, có 
thể xoay được người lại. Trác Mộc Cường Ba giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhạc Dương 
thở dốc nói: "Không sao, vừa nãy hơi sơ suất, Cường Ba thiếu gia cũng phải cần thận đấy, phía 
trước hình như có thác ngầm." 


Trác Mộc Cường Ba đã buông lỏng tay khỏi dâu thừng, lực đâu cực mạnh từ phía sau thúc tới, 
xuôi theo dòng nước, chỉ trong chớp mắt gã đã rút ngắn khoảng cách với Nhạc Dương, kế đó 
thân thể lơ lửng, bị dòng nước mạnh xối từ trên xuống, như thể có người dùng một cái đập ruồi 
khổng lô đập túi bụi xuống đầu. Ngã oạch một cái, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra, đâu 
là tảng đứt gãy, bên dưới có lẽ còn một dòng chảy khác nữa... Sông ngầm! 


"Ào ào", Trác Mộc Cường Ba như bị trôi từ một đường cống ngầm này sang một kênh thoát 
nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Từ cảm giác lúc chạm đáy sông ngầm, gã biết con 
sông dưới lòng đất này sâu không quá năm mét, nhưng mặt nước tương đối rộng, vì tốc độ dòng 
chảy đã chậm đi rõ rệt. Lực xung kích mạnh mẽ khiến Trác Mộc Cường Ba lộn nhào trong nước 
hai ba vòng nữa mới lấy lại được thăng bằng và cảm giác phương hướng. Gã nhìn thấy ánh sáng 
từ đèn của Nhạc Dương phát ra, liền bơi về phía đó, chẳng bao lâu sau, chân đã chạm xuống 
đất. Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậu, nước chảy ròng ròng, thấu Nhạc Dương đang 
ngây người ra đứng trên bờ. Anh chàng đã cởi mặt nạ lặn nước ra, há miệng hít vào mấy hơi 
sâu, mừng rỡ reo lên: "AI Không khí ở đây trong lành quái " Trác Mộc Cường Ba không nghe 
rõ, nhưng nhìn bộ dạng sau mê đắm đuối của Nhạc Dương, cũng biết là anh chàng đang cảm 
khái gì đó. 


Trang 1.441/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngọn đèn chiếu trên đầu Trác Mộc Cường Ba phát ra chùm sáng mạnh rọi khắp xung quanh, gã 
chậm rãi gỡ mặt nạ lặn xuống, hít sâu một hơi, không khí nơi đây thật lạnh giá, nhưng lại khiến 
người ta có cảm giác thấm vào tận tâm can, cảm giác tựa như nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của 
mùa đông vậy. Từ từ dịch chuyển tầm mắt, chùm sáng phát ra từ đèn chiếu gắn trên đầu cũng 
chảm chậm chuyển động theo, tạo ra một dải ánh sáng nổi bật trong bóng tối mênh mông, cuối 
cùng tụ lại thành một đốm nhỏ trên tường, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cứ theo cách 
thức có vẻ hơi giống "ếch ngồi đáy giếng" này, tỉ mỉ quan sát môi trường hoàn toàn lạ lẫm xung 
quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy dòngsông được lưu truyền trong rất nhiều 
câu chuvện cổ tích thần thoại... U Minh hài 


Theo kết quả đo đạc của thiết bị điện tử, đây là một hang động đá vôi ở giữa phình to như cái 
ấm, bên dưới bằng phẳng, càng lên đỉnh càng hẹp, nhọn, rộng chừng năm mét, cao mười mét, 
không nhìn rõ được mực nước, vách hang trơn ẩm. Ấn tượng ban đầu là nơi đâu giống như một 
đường hầm đã được thi công hoàn chỉnh. Hai người đang đứng ở lối vào đường hầm, phía trước 
sâu thăm thắm, chỉ có một vùng đen tối mờ mịt, phía sau là lối vào sông ngầm, hoặc giả cũng có 
thể nói là đầu nguồn của dòng sông dưới lòng đất cũng không sai. Nhìn từ phía này, trông dòng 
sông giống một vòi nước khổng lỗ đường kính khoảng sáu bảy mươi phân không ngừng đổ nước 
cuồn cuộn chảy vào đường hầm bên dưới. Bên cạnh ống nước chính còn có những lối thoát 
nước khác nhỏ hơn, hình thành nên một thác nước hình rễ cây hết sức kỳ lạ, tựa như một gốc 
đa già mọc bên vực thắm, có vô số rễ cây vươn ra, buông xuống lơ lửng giữa tảng không phía 
ngoài vách đá. Ánh đèn trên đầu hai người chiếu tới, làm hắt lên những tia sáng lấp lóa, mảnh 
như sợi tơ bạc, không giống như nước mà giống cát chảy nhiều hơn. 


Trăm ngàn năm nay, dòng nước cuồn cuộn đổ đã xối xuống khoảng phía trước "vòi nước" tạo 
thành một cái rãnh lớn, sau đó, dòng nước từ từ thu hẹp lại, dập dềnh reo vang chảy vào bóng 
tối sâu thắm mịt mùng. Nhìn xuống dòng nước mà ánh đèn của họ không thể xuyên thấu, chỉ 
thấy mặt nước tựa một dải lụa dập dẻnh, sóng cuộn lăn tăn, như đông cứng thành một tấm thủy 
tinh đen trong suốt. Dòng sông đen kịt và nham thạch đen kịt xung quanh liền thành một thể, 
thâm sâu vô cùng vô tận. 


Tất cả tựa như một giấc mơ kỳ dị, là một thế giới thuộc về lòng đất, là kỳ tích tạo nên trong 
bóng đêm sâu thẳm, là vết dấu của tự nhiên vĩ đại. Thiên nhiên như một người thợ cần cù không 
biết mệt mỏi, đã dùng cả trăm triệu năm thời gian tạo ra một cung điện hùng vĩ tráng lệ, quanh 
co trong thế giới ngầm dưới lòng đất, sau đó, lại cần thận dùng bóng đêm che phủ đi, dùng dòng 
nước sinh mệnh dày công che chở, bảo vệ, không để người đời phát hiện ra nó. Khi đứng ở đầu 
nguồn dòng sông ngầm, ngẩng đầu nhìn lên, người ta ắt sẽ nghĩ tới ngọn núi cao vút trên đỉnh 
đầu, phóng mắt nhìn ra xa, lại làbóng đêm vô tận vô cùng, bao nhiêu điều bí mật tàng ẩn cả 
trong bóng tối, chỉ để cho người đời suụ đoán vấn vơ. 


"Chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao nhé? " Nhạc Dương đề nghị. 


Trác Mộc Cường Ba hét lớn lên: "Cậu nói gì đấy? " Tai gã giờ chỉ nghe thấy tiếng nước xối ầm 
ầm. 


Nhạc Dương ghé miệng sát tai Trác Mộc Cường Ba hét lên: “Tôi nói! Chúng ta đi quanh quanh 
một chút xem saol ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia, cách mặt đất dưới chân ít nhất 


Trang 1.442/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng phải tầm ba mét, chuyến này trở về hơi khó khăn đây. 


Hai người lấy dây thừng mang theo người, cố định vào vách hang đá vôi, rồi dùng ống huỳnh 
quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm vào sâu bên trong. Đi được chừng 
năm trăm bước, tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần, thay vào đó âm thanh khi những giọt 
nước ngấm qua vách hang rơi xuống mặt sông, "tí tách tí tách", chỉ có bóng đêm là vẫn vậy, con 
đường phía trước dường như cũng trải ra vô cùng vô tận. 


Rất rõ ràng, đây là một đường hầm hình loa kèn, càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng, máu 
đo đã hiển thị mặt sông rộng gần mười mét, độ cao đường hầm lên đến hai mươi bốn mét. 


Trong bóng tối, ánh sáng cường độ mạnh phát ra từ mũ đội đầu của hai người thật nhỏ bé yếu 
ớt, chỉ chiếu được đường ởi dưới chân, thỉnh thoảng có chỗ rẽ ngoặt, cột sáng ấy lại biến mất 
tăm vào dòng U Minh hà, như bị chìm nghỉm, không thể nhìn thấy góc khúc xạ, cũng không 
thấy có tia phản chiếu hắt lên. Nhạc Dương chợt thấy cảm giác lạnh run dâng lên, còn lạnh hơn 
lúc ở trong làn nước nữa. Anh hít một hơi dài, nói: "Thực không thể nào tưởng tượng được phải 
không, Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừm." 


Nhạc Dương lại nói tiếp: "Lối vào không ngờ lại giấu sâu dưới mười mét nước, hô hô, nếu chúng 
ta mà không biết vị trí đại khái của Cánh cửa Địa ngục thì làm sao tìm được thông đạo này cơ 
chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ưm.” 


Nhạc Dương lại hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, con đường này thực sự có thể dẫn tới 
Shangri- la chứ? Tôi thấy, chỗ chúng ta đi vào đó, có mấy thác nước, độ cao chênh lệch rất lớn, 
chắc đây là loại khe núi bị cắt la nhỉ? Hai bên đều là núi, vả lại hình như cũng không hề thấp 
chút nào đâu, trên đỉnh chắc là nham thạch dày đến cả mấy trăm mét ấy nhỉ? Cường Ba thiếu 
gia, sao anh không nói năng gì thế? Có phải lại nghĩ ra gì đấy rồi không? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ừ. Nhạc Dương, cậu nói thử xem, U Minh hà nàu, rốt cuộc là thứ gì? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không biết, chắc là một kiểu gọi tên dòng sông dưới địa ngục thôi, tôi có 
cảm giác hình như là thứ của phương Tây thì phải. ` 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: "Không hoàn toàn chính xác, cách nói U Minh hà này, quen thuộc 
nhất, được nhiều người biết đến nhất là ở trong thần thoại Hy Lạp. Có năm dòng sông địa ngục, 
được gọi chung là U Minh hà (Stux), về sau đạo Thiên Chúa viện dẫn, đưa vào Kinh Thánh. Đó 
là một dòng sông đen tối, người ta sau khi chết, trước khi vào địa ngục, phải hoàn toàn buông 
bỏ hụ vọng tái sinh, cùng ký ức lúc sinh tiền mới qua sông được. Có một người lái đò lênh đênh 
trên một con thuyền nhỏ, bắt người chết phải trả tiền đi thuyền mới đưa qua sông, bằng không, 
ụ sẽ đầu họ xuống dòng nước đầy những linh hồn chết đang đau đớn vật vã. Có điều, từ mấy 
nghìn năm trước, trong Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, khái niệm U Minh hà và cái chết đã gắn liền 
với nhau, kẻ ác sau khi chết phải băng qua U Minh hà mới đến được địa ngục, do vậy người thời 
cổ thường ném thi thể người chết xuống sông, vì cho rằng xác chết sẽ theo dòng nước trôi 
thẳng đến địa ngục. Ngày nay, ở một số khu vực thuộc Ấn Độ vẫn còn tồn tại phương thức "hà 
táng" đặc biệt này. Về sau, tư tưởng tôn giáo này đã hình thành nên khái niệm "trung ấm kỳ" 


Trang 1.443/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong Phật giáo, sau khi người ta chết, trước khi vào vòng luân hồi, sẽ trải qua một thời kỳ gọi là 
"trung ấm kỳ", thân thể đã tan biến, nhưng hồn vẫn còn. Khi ấy... linh hồn không thấy 
nhậtnguvệt tinh tú, chỉ nghe tiếng nước chảu ầm ẩm sôi sục. Tín ngưỡng về địa ngục ở Trung 
Quốc thì lại càng chẳng cần nói, từ xưa người Trung Quốc đều cho rằng Hoàng tuyển là lối vào 
duy nhất của cõi U Minh, phía sau cổng địa ngục của người Do Thái giáo là sông Acheron..." 


Nhạc Dương trợn tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên: "Cường... Cường Ba thiếu gia, anh 
nghiên cứu về U Minh hà từ lúc nào thế? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Khoảng thời gian trước, lúc tìm hiểu các tài liệu về Shangri- la, tiện 
thể đọc thêm một ít về U Minh hà, không chỉ những tôn giáo mà ai ai cũng biết này thôi đâu, 
trong các tài liệu tôi tra cứu, đạo Sumer, đạo Druid, đạo Mặt trời ở Ai Cập, Bái Hỏa giáo ở Ba 
Tư... dường như tất cả các tông giáo cổ đều có để cập đến quan hệ giữa địa ngục với dòng sông, 
tuy nói rằng giữa các tông giáo có sự truyền thừa và biến dị, nhưng cũng không thể nói đây là 
một sự trùng hợp đáng kinh ngạc được. U Minh hà... U Minh hà, sự sống được sinh ra trong 
nước, cuối cùng cũng trở về với nước, không biết đây có phải là ý thức thực sự của cổ nhân đối 
với sinh mệnh luân hồi hay không nhỉ? " 


Nhạc Dương nói: "Từ ngàn xưa, nước đã là nơi sản sinh ra nền văn minh, chẳng phải từ rất sớm 
cổ nhân đã coi sông ngòi như bầu sữa mẹ rồi hay sao, có nước mới sống được, có lẽ đâu chính 
là nhận thức ban sơ nhất của người xưa đối với nước chăng? Có điều, nói nước là nơi sự sống bắt 
đầu, tôi nghĩ người xưa chắc chưa đạt tới trình độ nhận thức ấy đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cậu lý giải vẫn còn nông cạn quá, từ lúc con người hình thành trong 
phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc, tất cả các sinh vật đều có thiên tính ủ lại, dựa dẫm vào 
nước, đây có lẽ cũng là một sự di truyền. Mà thôi, đâu không phải điều tôi muốn nói. Ý tôi là, 
vừa nãy tôi vẫn luôn nghĩ, những câu kệ như "Các vị thần minh thuở trước vì muốn đem đến ánh 
sáng, chôn vùi bóng đêm, nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi dạt trên dòng U Minh hà đen kịt như 
mực mấy nghìn vạn năm, " e rằng không phải ám chỉ đến việc một nghìn năm trước tôn giáo bí 
mật kia tiến vào Bạc Ba La thần miếu, mà là..." 


Cũhö Thích 


1.The giant”s causewau. 


Trang 1.444/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 37 - Thăm Doö Ò linh Đá (1) 


Không phải vậy? Thế là gì? " Nhạc Dương thết lên. 


Trác Mộc Cường Ba đáp: "Mà là để chỉ việc người Tạng cổ xưa tiến vào Shangri- la từ rất lâu, rất 
lâu trước đó nữa. Đó có lẽ là chuyện xảy ra từ trước khi lịch sử được ghi chép lại." 


Nhạc Dương nói: "Hả? Sao anh lại nghĩ vậy? Cường Ba thiếu gia, anh làm tôi hồ đồ chẳng hiểu 
ra làm sao nữa rồi." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là có cảm giác như vậy thôi. Trước tiên, 
những giải thích về U Minh hà đã có từ rất lâu, trước một nghìn năm rất xa. Các tôn giáo cổ đại 
như đạo Sumer, đạo Mặt trời ở Ai Cập, đạo Bà La Môn ở Ấn Độ, hay Bản giáo cổ xưa, từng rất 
phồn thịnh từ sáu bảy nghìn năm trước. Thứ nữa, là các bức bích họa mà tôi thấy ở Đảo Huyền 
Không tự, có rất nhiều bức vô cùng giống những tranh vẽ bằng than trên vách hang động ở Khả 
Khả Tây Lý. Nếu như đó là tác phẩm của những người sống trong hang động, thì còn là sản 
phẩm của người từ Thời Đồ đá cũ hơn vạn năm về trước cơ. Phải biết là, hơn vạn năm trước, tổ 
tiên người Tạng đã bắt đầu đến vùng đất này, tuy rằnghọ không dùng đôi tau để ghi lại văn tự, 
nhưng đã dùng đôi mắt để quan sát thế giới nàu. Tuy rằng họ không có ngôn ngữ để truyền đạt, 
nhưng họ biết dùng đôi tai lắng nghe thế giới. Cũng giống như rất nhiều loài động vật khác, 
người Tạng đã khắc ghi những gì họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy vào kú ức, in sâu vào 
trong gene di truyền, đồng thời truyền lại cho đời sau. Bởi vậy, đoạn truyền kỳ ấy dường như đã 
được đúc sẵn trong xương cốt, những trải nghiệm ấy dường như đều chảy trong máu của từng 
người dân tộc Tạng. Khi tôi bước lên con đường này, cảm giác như đang đi tìm lại kiếp trước của 
mình, tìm đến số mệnh, như thể đang chuyển thế trùng sinh, rất nhiều thứ mang đến cho tôi 
cảm giác như thế, chúng đang thức tỉnh tôi, tựa như từ thuở mới sinh ra trên đời này, chúng đã 
ăn sâu vào kú ức tôi rồi vậy." 


Nhạc Dương trợn tròn mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: "Nhưng mà, nhưng mà, anh không tin 
vào những điều này cơ mà? Cường Ba thiếu gia? " 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười điểm đạm, dừng bước lại, nói: "Chúng ta quay lại thôi, con đường 
này không có điểm tận cùng đâu." 


Nhạc Dương cũng nói: "Được, tôi còn tưởng có thể đi tới chỗ rẽ ngoặt, không ngờ con đường 
này lại dài đến vậu, nếu không quay lại, pháp sư Á La và Trương Lập sẽ lo lắng đó." Anh trẳm 
ngâm nhớ lại, rồi nói tiếp: "Kỳ lạ thật, trong bản đồ, khoảng thời gian dài nhất giữa hai đoạn 
đường hình như cũng không quá hai mươi phút, rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Lẽ nào giáo đồ của tôn 
giáo bí mật kia ngồi ca nô mà đi? " 


Dọc đường, dòng sông ngầm không có thay đổi gì quá nhiều, ở chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 
hai mươi mét, chiều cao từ khoảng ba lăm đến bốn mươi bảy mét, đương nhiên, trong đó có 
những chỗ là chiều cao của khe nứt, tốc độ dòng chảy giảm xuống còn khoảng 1.5 mét/giâu. 
Hai người dùng các loại máy móc khác nhau đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng 
và thành phần không khí, bể mặt nham tầng... rồi quay trở lại điểm xuất phát. Nhạc Dương 
ngạc nhiên thốt lên: "Lạ thật, mực nước đang dâng lên kìa? " 


Trang 1.445/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Sao lại thế được? " Nếu nói mực nước ở đây dâng lên vì lượng nước 
đổ dồn vào quá nhiều, mà cái ống lớn đường kính sáu bảy chục xăng ti mét kia vẫn cứ không 
ngừng đổ nước xuống, theo lý thì thông đạo sâu thắm không thấy đầu bên kia này đã phải ngập 
tràn nước từ lâu lắm rồi mới đúng. 


+1 


Nhạc Dương nói: "Có lẽ là tôi nhìn lầm, " rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày lắc đầu. 


Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặn, bắt đầu bám vào vách 
đá trèo lên. Lần này họ phải vận hết sức lực toàn thân mới leo lên được, cũng giống như khi 
chống chọi cơn gió khủng khiếp ở Tây Phong đới vậy, chỉ khác một điều, thứ lần này hai người 
phải quần nhau là dòng nước sầm sập đổ từ trên cao xuống mà thôi. 


Cũng may mực nước của hai tầng thông đạo không chênh nhau nhiều lắm, hơn nữa, sau chuyến 
khảo nghiệm ở Tây Phong đới, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nắm được một số phương pháp 
quần thảo với những lực lượng bất khả kháng cự này. Khó khăn nhất là lúc chui vào cửa hang 
nhỏ hẹp, chỉ cần qua được bước đầu tiên này rồi bò lên sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau hơn một tiếng 
đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ đã bò ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài năm trăm mét. Nếu 
không có bình dưỡng khí hóa lỏng, chắc cả hai đã chết ngạt trong thông đạo từ lâu. Trác Mộc 
Cường Ba thở hổn hển, nói: "Giờ cậu có còn cho rằng, người điên kia có thể dựa vào sức mình 
mà bò ra ngoài theo lối nàu hay không? " 


Nhạc Dương đáp: "Giờ thì tôi nghi ngờ, người điên kia, e rằng không phải đi ra từ lối này." 


Vừa ra khỏi cửa hang bên ngoài, Trác Mộc Cường Ba liền nhìn thấu hai người nhái đeo đủ các 
thiết bị lặn, kèm theo bốn bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị cổng kênh 
khác. Gã lập tức hiểu ra, nhất định là pháp sư Á La và Trương Lập thấy hai người bọn gã mãi 
không nổi lên, mà không khí nén trong bình sắp đến lúc cạn, nên chuẩn bị vào cứu trợ. Gã liền 
đánh tay ra hiệu tất cả mọi chuyện đều bình an. 


"Sao lâu vậy? " Nhạc Dương vừa chui ra khỏi hang, Trương Lập đã nôn nóng hỏi ngau. 
"Lên trên rồi nói sau, tình hình bên trong rất phức tạp." Trác Mộc Cường Ba đáp. 


Na Thâm đứng canh đống đồ đạc thiết bị cho tới khi bốn người lên đến bình đài phía trên. Pháp 
sư Á La bật máu tính, các hình ảnh Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương quay được bên dưới 
hiện rõ nét trên màn hình. Nhìn thấu đường hầm quanh co sâu dưới đáy nước, ánh mắt pháp sư 
Á La hết sức nặng nẻ, còn Trương Lập cứ luôn miệng xuút xoa. 


Sau khi xem xong đoạn phim ghi hình, ánh mắt pháp sư Á La hướng sang phía bên kia bình đài, 
ở đó, một ngọn núi nguy nga sừng sững, vách phẳng như đao cắt, một con đường nhỏ được tạc 
lõm vào bên trong như sạn đạo lửng lơ lưng chừng núi, đại khái cao hơn chỗ bình đài bọn họ 
đang đứng khoảng trăm mét. Đứng giữa nơi núi non trùng điệp vây quanh thế nàu mà ngước đầu 
lên, bọn họ cảm giác như mình đang đứng dưới chân một người khổng lồ, cùng lắm cũng chỉ có 
thể nhìn thấy đầu gối của ông ta mà thôi. Pháp sư Á La biết rõ, cao trên vách núi nàu còn có 
đỉnh núi nữa, nếu leo đến tận đỉnh, sẽ thấu núi liền núi nối nhau ra tít tắp, ngọn này cao hơn 
ngọn kia, cuối cùng sẽ nối liền với cực thứ ba của thế giới, dãy Himalava. Nghĩ ngợi giây lát, 
pháp sư Á La nhấn vài phím, bật lên mấy nhóm số liệu để so sánh, rồi lắc đầu nói: "Không thể 
tin được, vách đá đối diện với chúng ta, sau khi đo đạc mấy lần, xác định được nằm ở độ cao 


Trang 1.446/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khoảng 4.132 mét so với mực nước biển, nếu tính thêm cả những dãy núi ở xa hơn, độ cao sẽ 
vượt quá sáu nghìn mét so với mực nước biển, còn lòng sông bên dưới bình đài chúng ta đang 
đứng đây, độ cao so với mực nước biển chỉ là 3.741 mét, lối vào đường hầm này cách biệt với 
thế giới bên ngoài cả một tầng nham thạch dàu năm trăm mét. Chẳng những vậy, dựa vào hình 
ảnh hai cậu ghi lại được, có thể thấu hang động ởi sâu vào khoảng chừng năm trăm mét, một 
con sông ngầm sâu đếnvậy phiền phức lắm." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Đúng thế, vấn đề rất phức tạp, lúc ở trong đó tôi và Nhạc Dương cũng 
nhắc đến chuyện nàvrôi. " 


Trương Lập lấy làm lạ hỏi: "Phiền phức gì chứ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Cửa hang nhỏ quá, không thể mang các trang thiết bị và máy móc cỡ 
lớn xuống sông ngầm, mà tẳng nham thạch bên trên dày quá, dù chúng ta khoan đục hay cho 
nổ mìn cũng rất khó mở rộng thêm được lối vàonàu." 


Nhạc Dương nói: "Còn nữa, mức độ tìm hiểu của chúng ta về dòng sông ngầm kia chỉ mới dừng 
ở giai đoạn bề mặt, còn không biết trong bóng tối thẳm sâu kia ẩn chứa bao nhiêu điều nguy 
hiểm, tôi thấu, chúng ta phải dùng bè cao su thử thăm dò thêm lần nữa mới được." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Hôm nay đã muộn quá rồi, đành để mai quay lại vậu." 


Pháp sư Á La nói: "Ừm, cũng sắp dùng hết nguồn sáng rồi, cần điều chỉnh lại thành phản hóa 
học trong ống hườnh quang, e rằng phải tăng độ sáng lên mới được." 


Nhạc Dương nói: "Đi thôi, ngàu mai quay lại đâu." 
Trương Lập nhắm nhe trước: "Ngày mai tôi vào đấy nhé." 


Về đến thôn Công Bố, Na Thâm báo cáo hành trình trong ngày với ba vị trưởng lão. Anh ta nói: 
"Phải chăng là Thánh sứ đại nhân không tin tưởng tôi? " 


Cách Liệt trưởng lão hỏi: "Sao thế? " 


Na Thâm nói: "Thánh sứ đại nhân và những người kia nói thứ tiếng tôi nghe không hiểu, sử 
dụng những thứ máy móc mà tôi không biết là gì, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với tôi 
quá mười câu. ` 


Đạt Kiệt trưởng lão giận dữ quát: "Na Thâm, sao cậu có thể nói Thánh sứ đại nhân như vậu 
được? Chẳng lẽ Thánh sứ đại nhân làm gì cũng phải nói với cậu hết sao? " 


Đơn Ba trưởng lão mỉm cười hiển hòa nói: "Na Thâm, Thánh sứ đại nhân làm như vậy, không 
chỉ là không có ý nghi ngờ gì cậu, mà ngược lại, ngài ấu muốn bảo vệ cậu đó." 


Na Thâm ngờ vực hỏi: "Bảo vệ tôi? " 


Đơn Ba trưởng lão nói: "Không sai, vì Đa Cát, Thánh sứ đại nhân không muốn nhìn thấy cậu trở 
thành Đa Cát thứ hai, vì ngài ấy mà hụ sinh cả tính mạng, nên mới cố lánh xa cậu như thế. Ngài 
ấu hụ vọng cậu không tham dự quá sâu vào kế hoạch của bọn họ. Đừng quên sứ mệnh của 
mình. Các trợ thủ của Thánh sứ đại nhân phải do ngài ấy tự lựa chọn, lần này thôn Công Bố 
chúng ta chỉ có Đa Cát là người được Thánh sứ đại nhân lựa chọn, cậu ấy đúng thật là người thợ 


Trang 1.447/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


săn xuất sắc nhất của thôn chúng ta! Đa Cát, thằng bé ấy..." 


Cách Liệt trưởng lão đầy cảm khái nói: "Vị Thánh sứ đại nhân này không giống bất cứ vị nào 
từng đến trước đây. Chúng ta chưa từng thấy có vị Thánh sứ đại nhân nào lại tràn đầu quyết tâm 
và tín niệm đến thế, quả đúng là Đức Phật vạn năng đang ở trong cõi u minh chỉ lối dẫn đường, 
lối vào địa ngục đó không phải ai cũng có thể băng qua được đâu." 


Ngày hôm sau, bọn Trác Mộc Cường Ba lại đến bình đài trong khe núi chỗ Cánh cửa Địa ngục 
từ rất sớm. Dựa theo tình hình thăm dò hôm qua, bọn họ điều chỉnh số lượng trang thiết bị, mỗi 
người đeo bốn bình dưỡng khí, ngoài ra còn thêm hai chiếc đèn pha ánh sáng mạnh chuyên 
dùng dưới nước, mang theo đủ pin dự phòng cho đèn chiếu trên đầu, ống hườnh quang, thiết bị 
phát xạ tín hiệu laser để tìm đường, chuẩn bị lần thứ hai tiến vào dòng U Minh hà đen tối vô 
tận. Lần này, ba người Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương và Trương Lập cùng vào trong hang, 
pháp sư Á La ở bên ngoài phụ trách xử l các tình huống có thể phát sinh. 


Chiếc thuyền cao su đôi đã gấp lại hóa ra là trở ngại lớn nhất khi tiến lên. Ở một số cửa hang 
quá hẹp, ba người phải vừa kéo vừa đầu mới ních được nó qua. Sau một hồi gian khổ luồn qua 
luôn lại dưới lòng nước sâu, cuối cùng ba người cũng đến cửa sông ngảm. Nhạc Dương dẫn 
đường phía trước nói: "Kù lạ thật, dòng chảy hôm nay rõ ràng chậm hơn hôm qua rất nhiều. Ô, 
Cường Ba thiếu gia, anh mau lại đâu mà xeml " 


Trác Mộc Cường Ba theo Nhạc Dương bơi ra khỏi cửa hang, cũng không khỏi giật mình kinh 
ngạc. Hôm qua, khi gã và Nhạc Dương tiến vào chỗ này, dòng sông ngầm kia chẳng qua chỉ 
giống như một cống ngầm thoát nước, mực nước rất thấp, cửa hang còn cách mặt sông đến hai 
ba mét, nhưng hôm nay, mực nước sông ngầm không ngờ đã dâng lên ngang với cửa hang. Bờ 
sông để dừng lại nghỉ chân đã hoàn toàn biến mất, lưu lượng dòng chảy cũng tăng lên đáng kể. 
"Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? " Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi. 


"Sao thế? " Trương Lập là người đầu tiên chui ra khỏi cửa hang, đưa mắt nhìn quanh, rồi nói: 
"Oi chà chà, con sông này to nhỉ." 


Nhạc Dương lắc đầu: "Hôm qua lúc chúng tôi vào đây không như thế này đâu, mực nước ít nhất 
cũng thấp hơn ba mét, anh sờ thử xem, dây thừng hôm qua chúng tôi cố định buông xuống dưới 
kia kìa. Giờ mực nước đã dâng lên ngập cả bờ sông ngầm tồi. " 


Trương Lập lặn xuống rờ thử, đoạn nói: "Ô? Đúng là ở bên dưới? Sao lại như vậu được nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tạm thời gác chuyện này lại đã, tìm chỗ bơm cái thuyền cao su lên 
trước đi." 


Nhạc Dương nói: "Tôi đi đánh dấu, xem rốt cuộc mực nước có thể dâng lên cao bao nhiêu. 
Cường Ba thiếu gia, anh cầm đèn pha giúp tôi với." Nói rồi anh chàng liền cố định một thiết bị 
đánh dấu ở gần mép nước. Đó là một tổ hợp bao gồm thiết bị phát tín hiệu laser và năm ống 
huờnh quang có thể tự động sáng lên theo trình tự thời gian. 


Trương Lập nói: "Để tôi đi thu thập mẫu vật." Anh lấy mẫu nước, mẫu đá, cả không khí cũng 
cho vào các bình kín, chuẩn bị đem về làm hóa nghiệm. Chỉ có điều, việc lấy mẫu đá hơi tốn sức 
một chút, phải nhờ Nhạc Dương giúp mới đẽo ra được một mẩu to bằng ngón tay cái, Trương 
Lập thất kinh kêu lên: "Đây là đá quái quủ gì vậy, cứng thết " 


Trang 1.448/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau khi lắp đặt xong thiết bị đánh dấu đường, ba người bắt đầu lặn xuống U Minh hà, tiến về 
phía trước một đoạn. Nhạc Dương bật đèn, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập theo sát phía sau. 
Anh đèn pha trong dòng nước tựa một cây cột thủy tinh rực sáng. 


Lần này bọn họ mang theo đèn pha công suất lớn, có thể chiếu xa hơn một ki lô mét, thoạt 
nhìn trông giống như một cái mô tơ nước cỡ nhỏ vậy, người chiếu đèn phải dùng cả hai tay giữ 
hai bên thì mới hoạt động bình thường được. 


Để đề phòng đột nhiên xuất hiện các sinh vật dưới nước, ba người bọn họ còn đặc biệt mang 
theo cả súng phóng lao, đầu mũi lao hình móc câu đặc chế có gắn thêm điện cực, có thể phát ra 
dòng điện làm tê liệt những loài thủy sinh vật cỡ lớn trong nháy mắt. 


Trong ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha công suất lớn, một thế giới rực rỡ diệu kỳ dưới lòng 
sông ngầm hiện lên trước mắt ba người. Dòng sông ngầm vốn đen như mực trở thành màu tím 
như pha lê, bốn vách đều là những tảng nham thạch trơn nhẫn, tựa như một khu rừng đá thu 
nhỏ, trùng trùng điệp điệp, ngàn khe ngàn rãnh. Ánh đèn dịch xuống dưới, ở chỗ dòng thác xối 
xuống, lòng sông hõm sâu, tạo thành một khoảng như cái bồn nước lớn, hình dạng giống đóa 
hoa sen đang nở rộ. Trong "bồn" có vô số những viên đá hình cầu to bằng quả trứng ngỗng, 
sáng lóng lánh như trân châu, liên tục xáo trộn dưới dòng nước xối xả. Lòng sông phía xa xa lại 
bằng phẳng như thể được lát bằng đá Đại Lý ở Vân Nam. Ánh sáng bị dòng nước màu pha lê 
tím chiết xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim, ngọ nguậy mãi không ngừng, lấp lánh khắp 
mặt sông, hắt sáng cả lên vách đá trên đầu. Vách đá có rất nhiều thạch nhũ buông xuống, trông 
như một khu rừng đá đột nhiên lộn ngược dưới làn nước vậy. Lúc lặn trong dòng sông, ba người 
sử dụng thiết bị điều tiết trọng lực, thân thể dập dềnh ở giữa sông. Trương Lập làm ra vẻ lười 
nhác lộn mấy vòng liền, hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực. Nước sông 
như một tấm gương, mặt gương chính là mặt sông, trên tức là dưới, dưới tức là trên. 


Trác Mộc Cường Ba lấy một bình khí, trải chiếc bè cao su bơm hơi trong ba lô ra. Trương Lập 
xúm vào giúp, dùng khí nén trong bình bơm cho chiếc bè phình lên. Sau đó ba người ngồi lên 
con thuyền nhỏ ấy, bắt đầu thả trôi trên dòng U Minh hà tăm tối không ánh mặt trời. Nhạc 
Dương làm hoa tiêu dẫn đường, ba người tiến về phía trước chừng hơn tiếng đồng hồ, cả một 
rừng dung nham hình thù quái đản hiện lên trước mắt, dọc đường còn phát hiện ra hơn chục 
chỗ dòng nước rẽ nhánh, chỉ thấu đen kịt một màu, không biết chảy đi nơi nao. Theo suụu đoán 
của Nhạc Dương, những dòng nhánh nhỏ đến mức người chui không lọt này chắc chắn không 
được vẽ vào bản đồ, nên bọn họ cứ theo dòng chính ởi tới. 


Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, trong thế giới ngầm vên tĩnh này dân dà lục tục xuất hiện rất 
nhiều sinh vật thủy sinh, những con kỳ nhông mù cực kỳ lanh lẹ, chỉ khẽ có động là lập tức lánh 
ngay vào các khe kẽ, lũ ếch và cua thì rộn ràng khua càng bới bùn dưới đáy nước, lúc con 
thuyền cao su lướt qua, chỉ hơi làm kinh động chút xíu là tất cả chui biến ngay vào hang ngầm, 
không còn thấy tăm tích đâu nữa. 


Khung cảnh dưới lòng sông ngầm thật hiền hòa êm dịu, không ai biết những sinh vật nơi nàu đã 
sống vui vẻ khoái lạc như vậy bao nhiêu lâu rồi. Ba con người trên thuyền cao su ngắm nhìn 
cảnh vật cơ hồ quên cả mục đích của chuyến đi. Thuyền trôi chừng hai tiếng đồng hồ, trên dòng 
sông ngầm xuất hiện chỗ rẽ ngoặt đầu tiên, Trương Lập giục: "Mau lên, lấy bản đồ ra, có đối 
chiếu được không? " 


Trang 1.449/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ, tìm kiếm xem có chỗ nào tương ứng với bên 
ngoài không, rồi lắc đầu: "Không, những chỗ rẽ thế này nhiều quá, chúng ta cứ tiến về phía 
trước, đừng rẽ phải làm gì." 


Chẳng ngờ, qua chỗ rẽ ấy, dòng sông ngầm biến đổi rất lớn, tốc độ dòng chảy tăng lên rõ rệt, 
lòng sông bắt đầu hơi dốc xuống, Trương Lập ngồi ở cuối thuyền, lo lắng nói: "Ưm, đường này 
có đúng không ấy nhỉ? Cứ tiếp tục thế nàu chỉ sợ thuyền của chúng ta không chịu nổi đâu." 


"Âự! " Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương trừng mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập vội xòe tau 
ra, xua xua: “Coi như tôi chưa nói gì đi nhé.” 


Lòng sông hẹp dần, mỗi lúc một dốc hơn, vách đá hai bên bờ dường như muốn chập lại, cơ hồ 
định ép nát con thuyền nhỏ, dòng nước bắt đầu chảy xiết như sông Nhã Lỗ Tạng Bố bên ngoài. 
Trong dòng chảy xiết thế này, phương hướng của con thuyền cao su đã không còn nằm trong sự 
khống chế của người điều khiển nữa rồi, Nhạc Dương kêu lên: "Đừng để đèn pha rơi xuống 
nước, không thì chúng ta chẳng nhìn thấy gì nữa đâu." 


Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh nói: "Cẩn thận phía trước, có đá ngầm." 


Nhạc Dương cầm mái chèo lên đẩy về phía tảng đá lộ ra trên mặt nước, gắng sức để thuyền cao 
su không chạm vào đó, đồng thời hét toáng lên: "Đèn đâu! Đèn đâu! Tôi chẳng thấy gì cả! " 
Trác Mộc Cường Ba vội xoay đèn chiếu về phía Nhạc Dương. Đúng lúc đó, Trương Lập ở phía 
sau cũng kêu lớn: "Bên trái, bên trái! Mau xem bên trái có gì! " 


Ánh đèn nhanh chóng dịch chuyển, một tảng đá lớn cao ngang người đứng đang nhe nanh nhe 
vuốt vươn về phía giữa sông. Ba người ngồi trên thuyền nhìn thấy nó, cảm tưởng như có một 
người khổng lồ đá đang sảm sập chạy lao về con thuyền của họ, muốn xé toang con thuyền cao 
su mỏng manh ra. Trác Mộc Cường Ba vội giơ mái chèo lên đập mạnh vào vách đá bên trái một 
cú. Vừa mới lao sượt qua tảng đá bất ngờ nhô ra ngoài ấy, chưa được giây phút bình lặng nào, 
Nhạc Dương đã lại kêu lên: "Bên phải, bên phải, chiếu đèn nhanh lên! Cường Ba thiếu gial " 


Trương Lập nói: "Thuyền đang xoay tròn, thuyền đang xoay tròn, cần thận phía trước có thứ gì 
đói ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không được, đèn chỉ chiếu được một hướng thôi, bật đèn gắn trên mũ 
ở mức sáng nhất đi, chỉ cản không đụng phải tảng đá nào là được, cần thận trên đỉnh đầu đấy! " 
Vừa dứt lời, gã đã ấn đầu Nhạc Dương xuống, một nhũ đá trên cao buông xuống sướt qua tau 
Trác Mộc Cường Ba, mu bàn tay lập tức có vết máu hằn lên, còn chưa cảm thấy đau, đèn chiếu 
đã lại va vào một trụ đá khác, tiếng "két két két” vang lên chói cả tai. 


Trang 1.450/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 38 - Thăm Dö Ú Winh Bà (2) 


Chiếc thuyền cao su xoay chuyển trong dòng nước, tiến lên với tốc độ cực nhanh, nham thạch 
bốn phương tám hướng chen vai thích cánh chìa vào giữa, hơn nữa, ở nhiều chỗ còn không thể 
dùng mắt thường để nhận biết nguy hiểm, những tảng đá đột nhiên nhô ra từ trong bóng tối 
không ngừng ra sức khảo nghiệm khả năng ứng biến của ba người. Đến lúc nàu bọn họ mới biết, 
sông ngầm không phẳng lặng hiền hòa như họ vẫn tưởng tượng, mà gần như là phiên bản dưới 
lòng đất của dòng Nhã Lỗ Tạng Bố bên ngoài, dòng nước chảy xiết sục sôi chẳng thua kém gì 
với sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Bọn Trác Mộc Cường Ba không ai dám qua loa khinh suất, vì tuy ba 
người có thể nói đều là cao thủ xuất chúng đã trải qua huấn luyện đặc biệt và nhiều lần mạo 
hiểm, nhưng ở trong thế giới ngầm đen tối vô biên vô tận nàu, chẳng may để ngã xuống sông, 
thật không biết có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót nữa. Thật chỉ nghĩ thôi mà cũng thấu 
rợn cả ngườirồi. 


Đoạn nước xiết kéo dài khoảng hai mươi phút đồng hồ, khi con thuyền cao su thăng bằng trở 
lại, mình mẩu ba người đều đầm đìa thương tích, Nhạc Dương nói: "Cuối cùng cũng qua được 
rồi, đoạn sông ban nãy dốc ghê quá, cũng may là chưa lật thuyền." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vấn để bây giờ là lúc trở ra làm sao vượt qua được khu vực hiểm trở 
ấy." 


Trương Lập ngắt lời: "Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương, hai người có cảm thấy điều 
gì bất thường không? " 


"Cái gì? " "Chuyện gì vậu? " 
"Có nghe thấy tiếng gì không? " Trương Lập hỏi. 


Yên lặng lắng nghe, âm thanh "xì xì" cùng lúc lọt vào tai ba người, Nhạc Dương nói: "Chết thật, 
thuyền bị xì hơi rồi! Cậu đúng là đồ chim lợn." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Phải kiểm tra ngay, tiếng động ở chỗ nào vậu, mau tìm chỗ bị thủng 
đi! Không ngờ cao su chống đạn mà cũng bị cào rách rồi." 


Trương Lập lớn tiếng nói: "Tìm đâu ra chỗ cập vào bờ bây giờ nhỉ? " 


Nhạc Dương quét một vòng đèn pha, nói: "Nhìn kìa, phía trước có một đài cao, hãy chèo thuyền 
qua đó đi, ở đó có thể xuống thuyền kiểm tra đấu." Nhìn theo hướng tau Nhạc Dương chỉ, ở chỗ 
ánh đèn pha chiếu đến bên bờ sông ngầm quả nhiên có một vách đá vươn ra phía lòng sông, 
hình dáng như cái mẹt, vừa hay tạo nên một bến đậu cho mấy con thuyền nhỏ, chỉ có điều mực 


nước thấp hơn "cái mẹt" ấy ít nhất cũng đến mười mét, cần phải bám vào vách đá leo lên. 


Cũng may là họ đem theo dây móc, nhờ ánh sáng của ngọn đèn pha công suất lớn, ba người lần 
lượt kéo thuyền cao su và các trang bị lên bình đài, kiểm tra toàn bộ thân thuyền một lượt, phát 
hiện một lễ thủng dài chừng mười xăng ti mét ở phía đuôi thuyền, Trương Lập liền lấy cao su ra 
vá lại ngaU. 


Trang 1.451/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đứng bên mép bình đài cao hơn mặt nước chừng mười mét, nhìn vào màn 
đêm tăm tối, nghĩ ngợi giây lát rồi lắc đầu thở dài. Nhạc Dương bèn hỏi: "Sao hả? Cường Ba 
thiếu gia lại nghĩ đến điều gì à? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi đang nghĩ, có phải thật sự từ hoàn cảnh này ra ngoài kia hau 
không? " 


Nhạc Dương bật máy vi tính chuyên dùng dưới nước lên, mở bản đồ ra so sánh địa hình, đoạn 
nói: "Đúng vậy, nếu anh ta đúng là từ đây ra ngoài thì có mấy chuyện không thể giải thích nổi. 
Thứ nhất, anh ta không thể chui qua cái lỗ thoát nước nhỏ xíu kia được, thứ hai, dòng sông 
ngầm này hung hiểm như thế, dù có thuyền... Nhìn bản đồ nàu xem, một người không thể chèo 
thuyền đi xa như vậy được đúng không? Còn nữa, thuyền nào chịu được dòng nước xiết như thế 
kia chứ? Thuyền bằng sợi cao su chống đạn còn bị rách toạc ra nữa kia kìa... " 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhớ lại chiếc máy tính của giáo sư 
Phương Tân trong địa cung Mava, bèn hỏi: "Chúng ta có thể chuyển tuyến đường đi vào đâu 
thành hình ảnh 3D được không? Như vậy, có thể biết được đại khái tuyến đường chúng ta vừa đi 
qua rồi." 


Nhạc Dương nói: "Cường Ba thiếu gia, anh tưởng đây là máy tính xách tay xịn của giáo sư 
Phương Tân chắc, cái máy tính này chỉ có thể ghi lại những số liệu đơn giản thôi, còn chẳng 
bằng máy tính xách tay bình thường nữa, chỉ hơn một điểm là có thể dùng được dưới nước mà 
thôi. Giờ đã biết dưới sông ngầm hoàn toàn có thể đi thuyền được rồi, lần sau chúng ta đến thì 
lấy hòm ngăn nước mang theo máy tính của giáo sư vào theo luôn.” 


Sửa xong thuyền, Trương Lập nói: "Được rồi, thuyền nàu không vấn đề gì nữa, nhưng nếu gặp 
phải tình huống như lúc nãu, vết rách kia rất có khả năng sẽ toác ra rộng hơn. Vì lú do an toàn, 
tôi cho rằng chúng ta nên rút lui thôi." 

Trác Mộc Cường Ba nói: "Chúng ta xuôi dòng đi hơn hai tiếng đồng hồ rồi đúng không? Nếu 
dựa theo thời gian đánh dấu trên bản đồ, lẽ ra chúng ta phải hoàn thành mấy đoạn lộ trình rồi 
mới phải, cho dù vừa đi vừa thăm dò mò mẫm, cũng không thể nào chậm vậy được. Lẽ nào, tốc 
độ thuyền của chúng ta không bằng cổ nhân? Nhạc Dương, nếu muốn tìm chỗ đánh dấu trên 
bản đồ, cậu cho rằng chúng ta còn phải đi thêm bao xa nữa? " 


Nhạc Dương đáp: "Chuyện này khó nói lắm, bởi vì có rất nhiều chỗ đánh dấu trên bản đồ mà 
chúng ta chưa thể nào lú giải nổi, đương nhiên là đi càng xa sẽ càng dễ phát hiện ra sự bí ảo 
trong đó. Nhưng tình hình hôm nay đã không cho phép chúng ta đi xa thêm, hơn nữa, còn phải 
nghĩ cách tìm ra một con đường rút lui nữa. Nếu lần sau trở lại, chúng ta ít nhất cũng cần phải 
chuẩn bị hai con thuyền dự phòng trở lên. Cường Ba thiếu gia, tôi lo lắm, nếu theo hành trình 
hiện nay, loại thuyền cao su hai người nàu e không thể chịu được hành trình kéo dài của chúng 
ta đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Phải đó, chúng ta không có thuyền lớn, không thể đi xa trong bóng 
đêm này được, lẽ nào...” 


Trương Lập bổ sung ngay: "Lẽ nào chúng ta đã tìm được đúng lối vào rồi, lại chỉ có thể trơ mắt 
ra mà nhìn thôi hay sao? ” 


Trang 1.452/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: "Vốn thuyền cao su bơm hơi cũng không tệ lắm, nhưng với tình hình trước 
mắt, chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu cái mới đủ đây? Huống hồ, loại thuyển dành cho bốn 
người gấp lại rồi cũng khó mà len qua được cửa hang chật hẹp kia, nếu dùng loại thuyền hai 
người này, chúng ta còn phải chuẩn bị bao nhiêu cái? Chẳng lẽ nối sáu bảy cái thuyển vào làm 
một chuỗi à? Hơn nữa, trong hoàn cảnh tối tăm mù mịt này, thuyền càng nhỏ hệ số nguy hiểm 
càng cao, muốn an toàn, tôi nghĩ ít nhất cũng phải cần loại thuyền rộng ba mét, dài bảy tám 
mét trở lên ấu." 


Trương Lập nói: "Khoét rộng cửa hang ra được không? ” 
Nhạc Dương hỏi: "Khoét thế nào bây giờ? " 
Trương Lập đáp: "Cho nổ bom." 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: "Không được, tầng nham thạch cao quá, nếu nổ bom, sẽ khiến 
tất cả sập xuống, chúng ta càng không thể vào được nữa." 


Nhạc Dương nói: "Bất kể dùng phương pháp gì, muốn khoét rộng cửa hang ấu cũng là một công 
trình cực lớn, ít nhất cũng cần một hai năm mới hoàn thành được, chúng ta phải nghĩ cách khác 
thôi." 


Trương Lập kêu lên: "Có rồi, dùng thuyền lắp ghép." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Ý cậu là đưa gỗ xuống dưới đâu, sau đó ghép thành một con thuyền 
ấu hả? " 


Trương Lập nói: "Không biết có được hay không? " 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, nhưng Nhạc Dương lại bác bỏ ngay: "Nói ra thì có vẻ là thực 
hiện được, nhưng thực tế khi thực hiện lại rất khó khăn, chúng ta không phải chuyên gia đóng 
thuyền, con thuyền đóng ra có hạ thủy được hay không còn phải nghĩ; thứ hai, đóng thuyền 
cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà làm xong được. Thuyền muốn kiên cố, muốn 
chịu được va đập thì phải vận chuyển gỗ từ nơi khác đến, chỉ riêng một việc nàu đã tốn của 
chúng ta không biết bao nhiêu thời gian rồi. Phải biết là, ở Mặc Thoát không có đường quốc lộ, 
phải tự khiêng vác đấu; thứ ba, dù là đóng được thuyền chăng nữa, chúng ta đâu có hiểu biết gì 
nhiều về tình hình dưới lòng sông này, ai biết được đoạnnông nhất sâu bao nhiêu mét? Chỗ thắt 
cổ chai hẹp nhất là bao nhiêu mét? Con thuyền đó có thể đảm bảo đưa chúng ta đến Shangri- la 
được hay không? Rốt cuộc có thể đi được bao xa? Tóm lại, có quá nhiều nhân tố chưa xác định, 
chuyện đóng thuyền là không thể thực hiện được đâu." 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Được rồi, chúng ta thử vòng trở về trước đã, vấn đề này sẽ thảo luận 
sau. ˆ 

"Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia." Nhạc Dương đột nhiên gọi: "Chiếu đèn lên, hướng về phía 
bên trái, vừa nãy hình như tôi thoáng thấy gì đó." 


Ngọn đèn pha thuận thế chiếu sang phía Nhạc Dương vừa nói, chỉ thấy bên trái xuất hiện hai 
cửa hang đen ngòm, một cái ở đúng bên tay trái họ, một cái hơi chếch sang phía trước, song 
song với vách đá, ở chỗ ánh sáng không chiếu đến được hình như còn một cửa hang nữa. 
"Đường rẽ nhánh! " Nhạc Dương mừng rỡ reo lên: "Tôi đã bảo rồi mà, tốc độ của chúng ta rất 


Trang 1.453/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhanh, thế này tức là chúng ta rẽ ngoặt một chỗ, đến được đoạn chia nhánh đầu tiên, vậu là tỉ lệ 
tìm được vị trí của chúng ta ở trên bản đồ đã tăng lên đáng kể rồi đấu. Để tôi xuống xem nhé." 


Thuyền bơi đến chỗ rẽ nhánh, ba người mới phát hiện ra, phía trước tổng cộng có bốn cửa 
hang, lần lượt đưa tới bốn thông đạo khác nhau. 


Nhạc Dương mở tấm bản đồ trên máy tính ra, lấy ngón tay di di vạch vạch lên đó, miệng lắm 
bẩm: "Ban đầu là một lối rẽ ngoặt sang bên phải, chúng ta đã chọn lựa tiếp tục đi về phía trước, 
sau đó phía trước có bốn đường rẽ nhánh, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ..." Ngón tay Nhạc Dương 
đánh dấu được tổng cộng bốn mươi sáu chỗ có những đặc điểm như thế. 


Trương Lập nói: "Thời gian khởi điểm chắc là chúng ta ở cùng nhau, sao cậu lại đánh dấu cả 
những đường đi từ bên trái, bên phải và cả ở dưới nữa thế kia? " 


Nhạc Dương nói: "Chúng ta vẫn chưa thể xác định được mình xuất phát theo hướng nào, tuy 
pháp sư Á La có nói với chúng ta, họ suy đoán thời gian đánh dấu trên bản đồ là tăng dần từ 
trên xuống dưới, nhưng cớ gì mà anh có thể khẳng định thời gian này là chỉ thời gian từ lúc xuất 
phát tới khi đến được Shangri- la chứ? Từ khoảng thời gian chúng ta đi hết đoạn đường thứ nhất 
và đoạn đường thứ hai mà tính, tỉ lệ hai đoạn đường này đại khái là 1: 1, nếu tỉ lệ người xưa 
đánh dấu trên bản đồ này là chính xác, vậy thì chỗ này, chỗ này, chỗ này đều có thể loại ra 
được..." vừa nói, Nhạc Dương vừa không ngừng gạch xóa trên bản đồ, cuối cùng chỉ còn lại 
mười một chỗ tương đồng với đoạn đường họ vừa ởi qua, trong đó sáu chỗ là có hình tượng 
mười hai con giáp đánh dấu thời gian, còn cả những hình vẽ kỳ quái bên cạnh đó nữa. Đó chính 
là những đồ hình mà cả pháp sư Á La và những người thuộc tôn giáo thần bí của ông cũng 
không thể giải thíchđược." 


Nhạc Dương chọc mạnh vào bản đồ trên màn hình máy tính, hình ảnh liền được phóng to mấu 
lần, chỉ nghe anh nghi hoặc nói: "Những hình vẽ này rốt cuộc là biểu thị ý nghĩa gì nhỉ? Chắc 
phải có tác dụng quan trọng lắm, đây là mấu chốt để giải đọc bản đồ này. Còn nữa, ở đoạn rẽ 
ngoặt đầu tiên, chỗ thì có những hình vẽ bất minh, chỗ lại không. Những hình vẽ này, rốt cuộc 
là có ý nghĩa tôn giáo, ý nghĩa tượng trưng hay ú nghĩa tả thực đây? " 


“Tả thực? " Trương Lập nhìn bản đồ, trong mười một chỗ có khả năng là vị trí của bọn họ mà 
Nhạc Dương chọn ra, có sáu chỗ có những hình vẽ kỳ quái, rồi anh chàng lại ngẩng đầu lên nhìn 
xung quanh, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, hình vẽ 
này giống cái gì? " 


Trác Mộc Cường Ba quan sát kỹ hình vẽ, rồi nghiêm túc trả lời: "Giống yêu quái." Đó là một 
hình vẽ hết sức trừu tượng, thực sự không thể nào nói rõ là nó giống thứ gì được. 


Nhạc Dương đưa mắt nhìn kỹ hơn, rồi bổ sung tường tận: "Nên nói là, giống một con yêu quái 
hình nón, không có chân không có hông, đầu đội cái mâm, trên mâm lại mọc ra cái nhọt như 
mai con rùa. Hai cái tai, một cái trông như con bươm bướm, một cái lại giống hình ngôi tháp 
trong chùa. Nó chỉ có một con mắt như mắt cua, có cái mũi dài như con giun, miệng như bông 
loa kèn, đầu và ngực bụng liền làm một, trông như bụng ếch." 


Trương Lập nói: "Có thể lùi lại một chút không? " 


Thuyền cao su lùi về phía sau, Trương Lập chỉ vào bình đài hình như cái mẹt mà bọn họ vừa 


Trang 1.454/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dừng lại nghỉ ngơi, nói: "Hai người nhìn xem..." 


Ánh đèn chiếu vào mé bên của bình đài, từ góc nàu, chỉ thấy chỗ bình đài nhô ra mặt sông 
trông như một cái dùi lơ lửng giữa không trung, chính giữa gồ lên như chiếc bánh bao nhỏ, 
đường nét uốn lượn nhìn từ phía mé bên vừa hay giống như có một con giun đang bò phía trên. 


Nhạc Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn bình đài hoàn toàn không có gì bắt mắt vừa cứu mạng bọn 
họ, ngờ vực nói: "Không phải vậy chứ... ˆ 


Trương Lập nói: "Tôi cũng cảm thấy khả năng này là không lớn lắm, nếu đã trải qua nghìn năm, 
bị dòng nước xối vào liên tục thế nàu, hình dạng những tảng nham thạch đó chắc biến đổi từ lâu 
rồi, làm sao mà giữ được hoàn chỉnh thế này, nếu có thì may ra hơi giông giống một chút thôi là 
cùng. ˆ 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không, tôi không có ú ấy, tầng nham thạch dưới lòng đất này chỉ sợ còn 
rắn hơn cả ở Huyền Vũ nham ấu, không phải là sản phẩm của quá trình vận động tạo núi mới, 
mà đã được hình thành từ cả trăm triệu năm về trước. Có lẽ nó đã tồn tại từ thời địa cầu của 
chúng ta mới được sinh ra, vẫn còn ở thời kỳ dung nham. Đá cho dù rắn đến thế này, đúng là 
dòng nước xối vào cả nghìn năm cũng vẫn có thể bị biến hình, nhưng chắc chắn là không nhiều 
lắm. Đặc biệt ở phần trên bình đài, có thể thấy là chỗ không bị nước xối vào, rất có khả năng 
vẫn giữ được nguyên vẹn hình thái từ nghìn năm trước. Dáng mạo dòng sông ngầm mà chúng ta 
thấy ngàu hôm nay là kết quả của sự biến động địa chất từ trăm triệu năm về trước, nếu không 
có các biến động địa chất lớn như núi lửa phun trào hau động đất, những tảng đá này, nghìn 
năm trước thế nào, giờ đây đại thể cũng gần giống hệt như vậy thôi. Nếu hình vẽ này là để chỉ 
cái bình đài này, thì những chỗ chúng ta không hiểu, rất có khả năng đều là bình đài hoặc những 
vật đánh dấu đặc biệt khác, có tác dụng làm cột mốc, làm phao tiêu trong cả hành trình! Những 
người này... những người này lúc nào cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Trong thế 
giới ngầm tối tăm mờ mịt không nhìn thấy gì mà có thể vẽ ra được một tấm bản đồ như thế, 
thậtđáng sợ quá, thật không thể nào tin nổi nữa! " 


Trương Lập đột nhiên kêu lên: "A ha, tôi hiểu ra rồi! Người xưa đi thuyền trên sông ngầm đen 
kịt, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, chẳng hạn như đốt lửa nướng thịt hay thuyền bè bị hỏng cần 
phải sửa chữa... Những chuyện ấy sao có thể thực hiện trên thuyển được, vì vậy bọn họ đã đánh 
dấu những chỗ có thể nghỉ chân, giống như vừa nãy chúng ta sửa thuyền cao su ở trên kia kìa, 
thật là thông minh quá đi mất! " Câu cuối cùng ấy, cũng không biết là anh chàng định khen 
người xưa hay tự khen mình nữa. 


Nhạc Dương không để Trương Lập có cơ hội cao hứng, đã lập tức phản bác: "Không thể nào." 
Trương Lập ngơ ngác hỏi: "Cái gì không thể nào? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Trên kia không thể nào là nơi nghỉ chân được. Trước tiên, bình đài ấu 
không hề lớn, cùng lắm có thể chứa được sáu bảy người là đã chật ních rồi, càng không nói gì 
đến chuyện sửa thuyền. Ba chúng ta chẳng qua chỉ mạo hiểm thử một đoạn hành trình đầu tiên 
nên mới dùng loại thuyền cao su bơm hơi nhỏ nhất này, còn người xưa phải đi cả một chặng 
đường dài trên dòng sông ngầm này, tất nhiên họ sẽ không dùng loại thuyền nhỏ chỉ ngồi được 
hai ba người, đồng thời, trên thuyền cũng không thể chỉ có sáu bảy người được. Thứ hai, nếu họ 
đốt lửa, có lẽ phải lưu lại dấu tích mới đúng, anh cũng nhìn thấy các bức tranh vẽ bằng than 
trong hang động rồi đấu, từ cả vạn năm trước mà vẫn còngiữ được đến ngày nay, huống hồ là 


Trang 1.455/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đốt lửa. Nhưng chúng ta không hề phát hiện ra bất cứ dấu tích gì trên bình đài vừa rồi. Hơn nữa, 
nếu nói như anh, bình đài là chỗ dừng chân nghỉ ngơi, vậy thì, thời gian chính xác đến từng phút 
bên cạnh các hình vẽ này để làm gì? " 


Trương Lập á khẩu, một lúc sau mới nói: "Vậy theo cậu thì để làm gì? " 


Nhạc Dương đáp: "Tôi cho rằng, những chỗ này là cột mốc đánh dấu đường, cùng lắm thì dùng 
để buộc thuyền nữa, chỉ có vậu mà thôi. Anh nhìn những hình vẽ trên bản đồ nàu mà xem, 
chẳng phải chúng ta trước nay vẫn không đoán được tại sao cổ nhân lại phải dùng kỹ thuật vẽ 
hết sức tinh vi tỉ mỉ để miêu tả những hình thù cổ quái này hay sao? Sở dĩ bọn họ vẽ rõ ràng tỉ 
mỉ như thế, chính là để cho những người đi sau có thể phán đoán một cách chuẩn xác! Hai 
người nhìn đường nét ở đâu xem, chỗ này nữa, cả chỗ bóng mờ này nữa, hình vẽ này và bình 
đài trên kia, căn bản như được đúc ra từ cùng một cái khuôn vậy, không sai đâu, xem ra chính là 
chỗ này rồi! Nhờ những cột mốc thế này, có thể tìm được vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ 
rồi! Giờ chẳng phải đã tìm được rồi đấy saol " 


Trác Mộc Cường Ba ngờ vực nói: "Sao có thể chỉ dựa vào một đặc điểm chỉ tiết giống nhau mà 
đoán định đây chính là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ được chứ? " 


Nhạc Dương nói: "Để tôi lên trên đó xem sao." Nói rồi anh chàng quăng dây móc luôn, nhanh 
nhẹn trèo trở lên, kiểm tra tỉ mỉ bên trên bình đài trơn nhẫn ấy. Trương Lập cũng nổi lòng hiếu 
kỳ, nói với Trác Mộc Cường Ba: "Cường Ba thiếu gia, anh giữ thuyền nhé, tôi cũng lên xem 


Hj 


sao. 
Trác Mộc Cường Ba khống chế con thuyền cao su, nói: "Hai cậu cần thận đấy. " 


Nhạc Dương từ bên trong bình đài, tỉ mỉ kiểm tra ra đến chỗ mũi nhọn chìa ra mặt sông, cuối 
cùng phát hiện ở một mé của mũi nhọn có một vệt lõm rất rõ ràng, máng lõm hình tròn sâu 
chừng năm centimet nàu không tự nhiên hình thành, mà như thể được vật gì đó mài giũa tạo ra. 
Anh chàng chỉ vào đó, nói với Trương Lập: "Anh xem đi." 


Trương Lập lấy làm lạ nói: "Ô? Sao ở đây lại có một cái máng thế nhỉ? Dùng để làm gì được 
chứ? " 


Nhạc Dương lắc đầu: "Không biết, nhưng ngoài chỗ này ra thì không còn dấu vết gì nữa, chúng 
ta xuống thôi." 

Hai người kể sơ qua tình hình trên bình đài. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, rồi bật bản đồ trên 
màn hình máy tính ra nói: "Nhưng còn một vấn đề nữa, hai cậu xem đi, nếu chúng ta chọn chỗ 
này là vị trí của mình trên bản đồ, thời gian lại không đúng nữa rồi. Thời gian tiến về Shangri- la 
lẽ ra phải tăng dần lên mới phải, nhưng chỗ chúng ta đang ở đây, lại thuộc về khoảng thời gian 
cuối cùng. Lẽ nào, chú thích trên bản đồ này là thời gian đi từ Shangri- la trở ra à? " 


Nhạc Dương nói: "Giờ thì vẫn chưa thể đoán định được, nhưng nói theo góc độ của lính trinh sát 
chúng tôi, chân tướng chỉ có một. Giờ đã có thể nói là đặc điểm chỉ tiết của hình vẽ trên bản đồ 
hoàn toàn trùng khớp với bình đài mà chúng ta trông thấy ở đây, vậy thì, có khả năng lú giải của 
chúng ta về mặt thời gian sai lạc ở đâu đó. Hai người xem, nếu nói mỗi hình vẽ trừu tượng mà 
chúng ta xem không hiểu ở trên bản đồ này là một bình đài có thể dừng chân, có lúc xuất hiện ở 
chỗ đường rẽ nhánh, có lúc lại xuất hiện ở giữa đoạn đường, tuyệt đối không có ngoại lệ, thì 


Trang 1.456/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bình đài, màu sắc biểu thịthời gian và những hình vẽ mười hai con giáp liên hệ rất chặt chẽ với 
nhau như vậy, chắc chắn là phải có dụng ú gì đó. Nói không chừng, thời gian này, không phải 
chỉ thời gian từ lúc xuất phát đến được Shangri- la. Rốt cuộc là gì nhỉ? Lẽ nào đúng là thời gian 
từ Shangri- la đi ra thế giới bên ngoài hau sao? Nhưng khoảng cách thời gian ghi chú trên hai 
đoạn sông này ngắn hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta đã tốn cơ mà nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Vấn đề này tạm thời chưa bàn vội, cậu đã kiên trì cho rằng đây chính 
xác là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ, có thể chứng minh được không? " 


Nhạc Dương nói: "Đương nhiên, nếu vị trí của chúng ta là chính xác, vậy thì, hai người nhìn chỗ 
này đi, trên bản đồ đã vẽ rất rõ ràng, ở chỗ nhánh sông này, bên cạnh có một dòng chảy song 
song, khoảng cách rất gần, ở giữa còn có một bình đài nữa, nếu chúng ta đi vào cửa hang bên 
phải, thoạt nhìn có vẻ là tiến lên phía trước, nhưng chẳng mấy chốc sẽ gặp một chỗ rẽ ngoặt, 
chúng ta cứ đi theo đường đó, có thể trở lại được chỗ rẽ nhánh đầu tiên, khúc sông này chính là 
nối liền với chỗ rẽ ngoặt sang bên phải đó đó." 


Trương Lập nói: "Nếu cậu đoán sai, chẳng phải chúng ta sẽ mất gấp đôi thời gian vòng đi vòng 
lại hay sao? ” 


Nhạc Dương nói: "Tôi có thể lấy nghề nghiệp ra đảm bảo, không thể sai được đâu." 


Trương Lập lầm rầm: "Nghề nghiệp của cậu có ổn định đâu, chẳng phải đã thanh lý hợp đồng 
lao động rồi à? " 


Nhạc Dương nói: "Thanh lý cái đầu anh ấy." 


Trác Mộc Cường Ba đành lên tiếng dàn hòa: "Được rồi, giờ chúng ta xuất phát, nếu có thể xác 
định được vị trí của chúng ta trên bản đồ, vậy thì..." 


Trương Lập tiếp lời: "Vậy thì, chuyến đi tới Shangri- la đã đầu đủ mọi yếu tố cần thiết, chỉ còn 


thiếu một con thuyền đủ lớn nữa mà thôi. 


Trang 1.457/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 39 - Thuyền Hình Rắn 


Chiếc thuyền cao su rẽ vào cửa hang ở rìa bên phải, đúng như Nhạc Dương nói, đang tiến về 
phía trước chưa được năm mươi mét đột nhiên thấy xuất hiện một góc ngoặt gần một trăm độ, 
vòng qua chỗ đó, thì tiến dần về phía cửa hang. Đoạn sông này bình lặng đến bất ngờ, không có 
khu vực nào nguy hiểm quá, chỉ hơi dốc, tốc độ dòng chảy trung bình cao hơn đoạn sông lúc họ 
đi vào khá nhiều, ba người phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến con thuyền cao su nhẹ 
bãng ngược dòng tiến lên. Dọc đường, họ đã tìm thấu chỗ đánh dấu bằng một hình vẽ kỳ quái 
khác, quả nhiên lại là một bình đài nữa, so với cái đầu tiên thì lớn hơn, nhưng cũng cao hơn, 
cách mặt nước xa hơn, chiếu đèn lên, cảm tưởng như trênvách đá có thêm một cái tủ, muốn 
nghỉ chân trên đó phải khom lưng ngồi chồm hổm mới được. Giữa "cái tủ" có một cây cột đá 
đường kính khoảng hai mét, không biết có phải tự nhiên hình thành hay không. Nhìn từ mé 
bên, "cái tủ" đó trông như một đôi hốc mắt, rất giống hình vẽ ghi chú trong bản đồ. Nhạc Dương 
leo lên kiểm tra bình đài và so sánh với hình vẽ trong bản đỏ, gật đầu đầy tự tin. Anh phát hiện 
ra ở giữa trụ đá cũng có một máng hõm xuống, giống như dấu vết bị dây thừng thít vào. Nhạc 
Dương lấy máy quay ghi lại hết những chỗ nghỉ hoặc, rồi trở lại thuyền. 


Trương Lập nói: "Sao rồi? Có phải là bình đài vẽ trên bản đồ không? " 


Nhạc Dương đáp: "Xem ra đúng rồi, nhìn đôi mắt nàu xem, cả sống mũi ở giữa nữa, chính là nó 
rồi còn gì! Chỉ có điều dựa theo thời gian ở đâu mà tính toán, từ chỗ bình đài kia đến đây, chẳng 
qua chỉ mất có mấy phút thôi, vậu mà chúng ta phải chèo thuyền mấy tiếng đồng hồ kia đấy, 
thế này là thế nào chứ? Còn nữa, tôi phát hiện ra trên trụ đá ở giữa kia có một máng hõm vào, 
không biết công dụng để làm gì." 


Trác Mộc Cường Ba nhìn lại đoạn phim ghi hình, lắc đầu nói: "Tối quá, chúng ta trở về rồi 
nghiên cứu sau. Chỉ cần biết được vị trí..." 


Ba người ra sức quạt mái chèo trở về. Đã tìm được vị trí chính xác của thông đạo này trên bản 
đồ, bọn họ chẳng khác nào được tiêm cho một mũi trợ tim. Từ chỗ rẽ bên phải trở lại đoạn sông 
lúc xuất phát, họ nhìn thấy ống huỳnh quang để lại dọc đường hồi nãy, các dấu mốc đều đã được 
chứng thực. Bọn Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, càng dốc sức chèo trở lại. 
Bọn họ phải nhanh chóng báo tin tức tốt lành nàu cho pháp sư Á La đang đợi bên ngoài kia. 
Chẳng những vậy, họ còn nôn nóng muốn báo tin mừng ấy đến tất cả các thành viên khác trong 
đội. 


Tới đoạn sông có dòng chảy ổn định, tốc độ quạt mái chèo của Nhạc Dương chậm lại rõ rệt. 
Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cùng nhanh chóng nhận ra. Chỉ thấy anh chàng đang thẫn 
người ra nhìn những ống huỳnh quang để làm dấu dọc đường, Trác Mộc Cường Ba bèn hỏi: 
"Sao thế? " 


Nhạc Dương giật mình sực tỉnh, nói: "Hả? À không, không có gì. Không biết Cường Ba thiếu gia 
có để ý thấy không, những chỗ đánh dấu này, hình như cao hơn trước thì phải? " 


Nghe Nhạc Dương lưu ý, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện ra. Chính xác là vậy, khi Nhạc 
Dương gắn những cột mốc này lên vách đá, anh chàng ngồi trên thuyền, cứ thế mà gắn vào 


Trang 1.458/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những mốc dọc theo mạn thuyền thôi. Nhưng lúc này, nếu muốn với đến những chỗ đánh dấu 
đó, Nhạc Dương phải đứng lên vươn tay ra mới tới được. Nói một cách khác, mực nước của 
dòng sông ngầm đang hạ xuống, còn hạ xuống khá nhiều nữa, ít nhất cũng phải hai mét. Thời 
gian họ ở dưới sông, cùng với cả thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng khoảng hơn tám tiếng đồng hồ, 
chỉ trong một ngày mà mực nước sông ngầm lại thay đổi lớn đến như vậy, thật không hợp tình 
hợp lú chút nào, đặc biệt là khi dòng chảy và lượng nước của sông Nhã Lễ Tạng Bố đều ổn định, 
dòng sông ngầm này càng không thể xảy ra hiện tượng như vậu mới đúng. Trác MộcCường Ba 
nói: "Giờ không phải mùa lũ, không có lú do gì để nói rằng đến tối mực nước sông Nhã Lỗ Tạng 
Bố đột nhiên dâng lên cả." 


Trương Lập nói: "Mực nước lúc này chắc là tương đương với mực nước hôm qua hai người vào 
đây đúng không? ” 


Nhạc Dương nói: "Ứm, có lẽ là cao hơn hôm qua một chút. Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia, 
hôm qua anh có nói, hình như thấy mực nước đang dâng lên đúng không? Vậy có nghĩa là, mực 
nước của dòng sông ngầm này sẽ tiếp tục giảm đến mức thấp nhất, sau đó, nó lại bắt đầu dâng 
tràn lên, dâng đến vị trí cao nhất lại hạ xuống, vòng đi vòng lại, sao lại như thế nhỉ? " Ba người 
bọn Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau, không sao hiểu nổi. 


Trương Lập ngắng đầu lên nói: "Vậy độ cao tối đa của nó là bao nhiêu nhỉ? " 


Nhạc Dương nói: "Có thể dựa vào mức độ thấm nước ở vách đá để quan sát mực nước cao nhất, 
nhưng dĩ nhiên là, nếu mức độ ngấm từ trên xuống nghiêm trọng quá thì không thể nhìn ra 
được đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba chiếu đèn pha lên. Không ngờ, dưới ánh đèn rực sáng, ba người trông thấu 
một cảnh khiến người ta không sao không kinh ngạc cho được... Một con thuyền, một con 
thuyền lớn rộng chừng hai mét, nhưng dài đến mười mấu mét đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Nó 
lặng lẽ, bình yên treo lơ lửng giữa không trung, như đang vĩnh viễn đợi chờ vị lữ khách tiếp theo. 
Dưới ánh đèn, họ nhìn thấy phần lòng thuyền, trông như bụng con rắn bị mổ phanh ruột. 
Không hiểu con thuyền làm bằng chất liệu gì, trông rất dày dặn mà chắc chắn, thân thuyền tròn 
như cái ống, xương sống và các rẻ quạt chĩa sang hai bên tạo thành hình chữ phong (L)) kéo 
căng cả con thuyền ra. Kế đó, không biết là đầu thuyền hay đuôithuyền nữa, hai đầu nhọn như 
hình thoi, hơi cong cong vềnh lên. Xương sống và mũi thuyền kết hợp với nhau một cách hoàn 
chỉnh, tạo thành một chỗ gồ phình to ra, không biết dùng để làm gì. Ngoài ra, con thuyền 
không hề có trang trí hay tạo hình gì đặc biệt, trông giản dị như thuyền độc mộc. Ánh đèn di 
chuyển, Nhạc Dương và Trương Lập nhìn thấy hình dáng toàn bộ con thuyền, đây là một con 
thuyền độc mộc hình thoi, nhưng ở giữa lại uốn cong như chữ "S", hai đầu nhọn vềnh lên cao, 
một cao một thấp, nhưng cả bên thấp hơn cũng còn cao hơn phần mũi nhọn của thuyền 
gonzola ở Venice nhiều lắm, hai bên thuyền có chỗ phình to nối liển với xương sống con 
thuyền, thoạt nhìn hơi giống con rắn khổng lồ.Mặc dù con thuyền hình dạng kỳ quái, cả Trương 
Lập lẫn Nhạc Dương đều chưa từng trông thấu bao giờ, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó 
xuất hiện trong tầm mắt, hai người bọn họ dường như không hề suy nghĩ đã lập tức nhận định, 
đây chính là một con thuyền, nhất định là một con thuyền. 


Con thuyền hình rắn kẹt chặt giữa mấy khối thạch nhũ to lớn cổng kẻnh, những trụ đá cong 
cong trông như móng vuốt của con thú khổng lỏ tóm chặt lấy nó mà treo lơ lửng giữa không 
trung. Trong bóng tối vô tận, nếu không đặc biệt chú ú, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại 


Trang 1.459/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của con thuyền ở nơi đây được. 

Nhạc Dương nói: "Lẽ nào, mực nước có thể dâng lên tới tận đó? " 
Trương Lập nói: "Hình dáng con thuyền này sao thế nhỉ? " 

Trác Mộc Cường Ba nói: "“Trông hơi giống thuyền da bò." 
“Thuyền da bò? " 


Trác Mộc Cường Ba giải thích: "Đó là một loại phương tiện giao thông trên nước mà dân Tạng 
cổ xưa thường sử dụng. Các cậu biết rồi đấy, Tây Tạng núi cao mà dốc, nước chảy rất xiết, 
thuyền gỗ nhỏ thông thường không thể chịu được va đập. Loại thuyển da bò này, bên trong có 
xương sống chịu lực, bên ngoài bọc da bò, đáy thuyền thông thường là nguyên một bộ da bò 
căng ra, thân thuyền dùng bốn đến năm tấm da ghép lại, sau khi xuống nước, da bò mềm ra, 
giống như gân bò ấu, dai chắc vô cùng, lại có tính đàn hồi, hễ có va chạm mạnh là bật ngược trở 
ra tránh được. Con thuyền trên đỉnh đầu chúng ta kia, kết cấu bên trong khá giống với thuyền 
da bò, có lẽ do mực nước dâng lên đến độ cao ấy, đã bị dòng nước xiết làm cho lật nhào, kẹt 
vào giữa các trụ đá, do đó có thể thấy độ đàn hồi của nó rất lớn. Nhưng rốt cuộc nó là loại da gì 
ghép lại nhỉ? Phải biết là phần đáy thuyền da bò không thể ghép mấy tấm da lại được, vì da 
ghép khó đảm bảo cho thuyền không bị ngấm nước. Hơn nữa, hầu như thuyền da bò đều hình 
vuông hoặc hình cái chêm, tôi chưa bao giờ trông thấy con thuyền nào hình thù quái dị như vậu 


7 


cả. 
Trương Lập nói: "Con thuyền ấy sao lại ở đây? Thuyền của ai nhỉ? " 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Không biết, có lẽ là của dân trong thôn Công Bố canh giữ Cánh cửa 
Địa Ngục từ thời cổ đại để lại, hoặc là của những người tiến về Shangri- la thời xa xưa nữa, hoặc 
giả là..." 


"Người điên kia..." Nhạc Dương tiếp lời. 


"Đúng vậy." Trác Mộc Cường Ba nói: "Hơn nữa thuyền của người xưa không có khả năng tồn 
giữ được lâu như vậu, rất có thể là thuyền của người điên đó bỏ lại. Nhưng thuyền da bò không 
có mái chèo, chỉ thích hợp trôi xuôi dòng nước chứ không tiện đi ngược dòng chút nào, đại đa 
số sông ngòi ở Tây Tạng đều rất khó bơi ngược dòng nước." 


Trương Lập nói: "Nếu nói thuyền của người điên kia bị kẹt ở đây, nhất định là anh ta đã chui ra 
từ cửa hang hẹp kia rồi, không thể nào, làm sao anh ta bò ra khỏi đó được chứ? Hơn nữa, một 
con thuyền lớn thế này, sức một người sao có thể điều khiển được! " 


Nhạc Dương nói; "Vậy chúng ta lên trên đó xem sao, tất cả đều vẫn chỉ là giả thiết thôi mà." Nói 
đoạn, anh lấy thiết bị bắn dâu móc Trương Lập mới thiết kế ra (so với cái hồi trước, dây to hơn, 
khoảng cách bắn dây ngắn hơn, Nhạc Dương đã phàn nàn chuyện này không biết bao nhiêu lần 
rồi), đeo vào cổ tay, vung tau một cái, dây móc đã ghim vào vách đá trên đỉnh, Nhạc Dương sử 
dụng bộ ròng rọc đồng bộ của Trương Lập chế tạo, được động cơ điện từ từ nâng thân thể lên 
cao. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cố định thuyền cao su vào sát vách đá, rồi cũng leo 
bám vách đá trèo về phía con thuyền kỳ lạ kia. 


Vừa chạm vào thân thuyền, Nhạc Dương đã kêu "A" lên một tiếng, thì ra anh chàng vừa đặt 


Trang 1.460/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chân xuống đã không vững, cảm giác như con thuyền trượt đi một cái, như thể giẫm lên đuôi 
của con thú khổng lồ nào đó, cái đuôi ấy đột nhiên lại giật mạnh. Nhạc Dương suýt chút nữa rơi 
tòm xuống dưới. Còn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập trèo lên trên đáy thuyền lại không 
gặp phải tình hình như vậu. 


Đứng ở đáy con thuyền, họ mới nhận ra nó lớn hơn lúc nhìn từ xa rất nhiều, rộng hai ba mét, 
dài mười mấy mét, giống như một toa tàu. Ba người thử tìm cách lật con thuyền lại, nhưng gắng 
sức một phen thì nhận ra chuyện này vốn không thể thực hiện, trừ phi là phải gỡ con thuyền ra 
khỏi mấy trụ đá nhô xuống. Nhưng một khi để con thuyền lớn hạ thủy, họ sẽ rất khó giữ cho nó 
không trôi xuôi theo dòng nước đi mất. Một điều rất lạ là, con thuyền đơn giản này lại cực kỳ 
kiên cố, giẫm lên chẳng khác gì nền đất rắn, căn bản không cảm thấy lún hay mềm mềm như 
giẫãm lên bề mặt da. Theo Trác Mộc Cường Ba, đây là do xương sống và các xương phụ hình rẻ 
quạt đã căng bể mặt da ra hết cỡ. Nhưng Nhạc Dương tìmkhắp một lượt rồi mà không phát hiện 
ra mối nối ghép nào trên cả chiếc thuyền bằng da. Nói cách khác, con thuyền này không phải 
do ghép lại, mà là dùng nguyên một tấm da lắp vào khung thuyền. Nhưng theo những gì bọn 
Nhạc Dương biết được, trên thế giới hiện nay, dù là lột nguyên một bộ da cá voi xanh ra cũng 
không thể căng được con thuyền như thế này. Vì vậu, bọn họ suy đoán, có thể là những người 
chế tạo thuyền đã phát minh ra một hợp chất tương tự như cao su, nhưng nhìn bề ngoài lại 
giống như da động vật, vừa chắc vừa bền. Nhạc Dương lần theo mép thuyền, một mình chui vào 
phần bên trong đang dốc ngược, thấu xương sống và các xương rẻ quạt đều lộ ra, trông như một 
cái lồng ngực khổng lồ mởtoác, ngoài vậy thì không còn thứ gì khác, đơn giản đến nỗi chỉ nhìn 
thoáng qua một cái là thấy hết tận tường. 


Trác Mộc Cường Ba cúi xuống mép thuyền, chuẩn bị cắt ra một mầu về làm mẫu vật nghiên 
cứu, nhưng gã cũng hết sức kinh ngạc nhận ra, con dao phẫu thuật cắt sắt thép như cắt bùn của 
mình lại không có tác dụng mấy, cắt dọc theo mép da, mà chỉ tách ra được một mẫu nhỏ như 
cái vảu. Vật chất có dạng như da động vật nàu dày đến năm xăng ti mét, càng khẳng định thêm 
suu đoán đây là một hợp chất nhân tạo, nếu là da động vật, thử hỏi có loài vật nào mà da phơi 
khô rồi vẫn dàu năm xăng ti mét cơ chứ? Vậy lúc ở trên thân thể động vật kia, nó dày tới mức 
nào nữa? 


Còn cả phần xương sống nữa, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là phần chính giữa xương 
sống sử dụng kết cấu khóa, hoặc nói theo cách khác, xương sống của con thuyền này giống cột 
sống của một loài sinh vật nào đó, từng đốt từng đốt nối với nhau, không bao giờ bị tuột ra, 
nhưng lại có thể hoạt động dễ dàng. Cũng có nghĩa là, con thuyền này có thân thuyền bằng một 
loại hợp chất tương tự như da của loài nhuyễn thể, lại có một khung giá giống như cột sống 
động vật, cộng với phần đáu bằng phẳng, kết cấu có thể đảm bảo thuyền không bao giờ bị lật 
dưới nước, mà có thể uốn khúc ngoằn ngoèo như rắn, chẳng trách lúc Nhạc Dương đặt chân 
xuống đáy thuyền, lại có cảm giác như thân thuyền đột nhiên nhúcnhích. 


Trương Lập cho rằng, đây là con mãng xà khổng lô dài hơn hai chục mét, đường kính hơn ba 
mét bị người Qua Ba bắt xẻ làm thuyền, bằng không làm sao có loại thuyền kỳ hình quái trạng 
như vậy được. Trác Mộc Cường Ba chỉ lắc đầu không nói gì, một loài sinh vật như vậy không thể 
tồn tại trong thế giới thực được, hơn nữa thân thuyền bằng chất liệu hơi giống da động vật nàu 
và cốt thuyền ở trong rõ ràng không khít nhau, cốt thuyền vẫn bằng gỗ. Gã và Nhạc Dương đều 
nhận định, người chế tạo thuyền đã phỏng theo kết cấu cột sống của con người hoặc động vật, 
vận dụng kết cấu khóa móc để tạo ra loại cốt thuyền có thể uốn lượn nhúc nhích này, còn về 


Trang 1.461/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chất liệu cốt thuyền thì Trác Mộc Cường Ba bảo bằng đá, Nhạc Dương nói bằng gỗ, cuối cùng 
chưa có kết quả ngã ngũ. 


Các xương rẻ quạt bằng gỗ gắn vào xương sống con thuyền để căng bề mặt da, mỗi thanh đều 
to bằng cổ tay người trưởng thành, đen sì sì, dài đến mười mấy mét hoặc hơn, nhìn bề ngoài, 
dấu vết bàn ta con người rất ít, như câu gỗ được giữ nguyên hình trạng ban đầu, chỉ được bóc 
lớp vỏ cây hoặc thậm chí cả vỏ câu cũng không bóc đi. Trong trí nhớ của mấy người bọn Trác 
Mộc Cường Ba, những cây thân chỉ to bằng bắp tay, mà cao đến mười mấy mét, lại còn không 
có cành chĩa ra rất hiếm gặp, nhưng cả mấy người đều không thể đoán ra được đây là loại câu 
gì. 

Nhạc Dương kiểm tra rồi nói: "Rất rõ ràng, loại da nhân tạo nàu có công năng tự động phòng 
nước, trên đỉnh nước rỉ xuống rất nhiều, nhưng trong thuyền lại không hề có dấu vết bị ngấm 
nước, chất gỗ này cũng thật dị thường, sao lại như vậy nhỉ? " 


Trương Lập cũng cúi đầu xuống, dòm vào bên trong thuyền từ phía dưới, nói: "Vậy là tốt rồi, có 
con thuyền lớn này, ngồi hai ba chục người đâu thành vấn đề. Con thuyền này chắc thật đấu, 
nếu đúng là của người điên ở Mông Hà kia thì ít nhất nó cũng treo ở đây ba bốn năm rồi, vậu 
mà chẳng hề có dấu hiệu bị biến chất gì cả. " 


Trác Mộc Cường Ba cạo một ít da và gỗ trên thuyền cất đi, rồi hỏi Trương Lập và Nhạc Dương: 
"Còn phát hiện gì nữakhông? " 


Nhạc Dương nói: "Con thuyền này bị lật ngược, rõ ràng là đã bị ngâm nước, không có dấu vết gì 
để lại cả đâu." 


Trương Lập nói: "Nhìn một cái đã rõ rồi, còn đầu mối gì được nữa chứ." 


Nhạc Dương nói: "Đợi chút đã." Anh chàng cẩn thận thò đầu ra, đèn gắn trên đầu chiếu vào chỗ 
uốn lượn ở mép thuyên, rồi lấu đầu ngón tay nhón lên một chút cát mịn: "Cái này không thể từ 
trên nhũ đá rơi xuống được, nếu chúng ta giả thiết con thuyền này thuộc về người điên ở Mông 
Hà kia, vậy thì loại cát này, có lẽ là được mang từ Shangri- la ra đó." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Vậy... cũng gói lại mang về đi." 


Ba người lục soát khắp con thuyền thêm một lượt nữa. Nhạc Dương còn treo lộn ngược người, 
kiểm tra kỹ bên ngoài thân thuyền. Không thấy phát hiện được gì thêm, cả ba mới trở lại thuyền 
cao su, tiếp tục qua ra. 


Khi thuyền ra đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với mực nước ngàu 
hôm qua, Trương Lập cứ xuớt xoa kỳ lạ mãi. Hiện tượng này dường như hoàn toàn không phù 
hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng vượt qua được 
dòng nước xiết xối xả, trở lại mặt sông. Ra đến thế giới bên ngoài, cảm tưởng như đã trải qua 
một cuộc đời khác. Lúc đó, họ mới phát hiện sắc trời đã tối, vội vàng liên lạc với pháp sư Á La. 
Lúc bám vách đá leo lên, thấu pháp sư Á La đang ngồi yên trên bình đài, chỉ có Na Thâm là 
đang bất an đi đi lại lại, ba người cùng biết, phải có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có 
thể trầm tĩnh được như ông. 


Bốn người không dừng lại lâu trên bình đài, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, đi một mạch về thôn 
Công Bố trong đêm, ăn uống qua loa mấy bát cơm gạo Túc Mã với ếch nướng, rồi trở về phòng 


Trang 1.462/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. 


Số liệu tổng hợp của lần đo đạc dưới sông ngầm hiển thị, tốc độ trung bình dòng chảy ngầm 
khoảng hai mét/giây, nhưng ở khu vực dốc đột ngột, cơ hồ có thể lên đến bảu mét/giây, thiết bị 
đo đếm khoảng cách hiển thị họ đã đi tổng cộng 47.88 ki lô mét bằng thuyền, lúc đi, hai tiếng 
đồng hồ đi được 24 ki lô mét, vận tốc trung bình 12 ki lô mét/giờ, nhưng vận tốc dòng chảu 
bình quân tính ra đã gần 3 mét/giâu. Cũng có nghĩa là, họ không cần chèo thuyền, chỉ cần xuôi 
theo dòng nước thôi cũng đã đạt được vận tốc 10 ki lô mét/giờ rồi. Có điều, lần này ba người 
chỉ đi thăm dò, đặt an toàn lên hàng đầu, nếu tìm hiểu rõ được tình hình trong hang động, đại 
khái có thể nâng tốc độ lên mười lăm ki lô mét/giờ. Nhạc Dương tính toán, mỗi ngày đi thuyền 
mười tiếng đồng hồ cũng đã được một trăm năm mươi ki lô mét rồi, như vậy thì dù sáu bảy trăm 
cây số cũng chỉ mất khoảng ba bốn ngày đường là cùng. Nếu có thể sử dụng con thuyển lớn 
này, vận tốc chắc chắn có thể vượt hơn hai mươi ki lô mét/giờ, chỉ cần ba ngày là đến được 
Shangri- la. Trương Lập ngồi bên cạnh phụ họa với Nhạc Dương, tựa như đã đến được Shangri- 
la ngay rồi vậu. 


Pháp sư Á La từ đầu chí cuối vẫn không lên tiếng, cho tới khi xem đến đoạn bọn Trác Mộc 
Cường Ba khó nhọc vượt qua khu vực nước chảy xiết, ông mới không nén được mà kêu lên "A”" 
một tiếng khe khẽ, nét mặt hết sức nặng nề. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu được nguyên nhân tại sao pháp sư Á La kinh hãi. Thế nàu 
thì không đơn thuần là sông ngầm dưới lòng đất nữa rồi, mà là khe nứt dưới lòng đất mới đúng, 
nếu mức nước chênh lệch thêm chút nữa, rất có thể sẽ hình thành thác ngầm dưới lòng đất. 
Điều khiến người ta lo lắng nhất là, không biết rốt cuộc có bao nhiêu đoạn sông như thế, nếu cứ 
mười mấy ki lô mét lại gặp phải một đoạn sông thế này thì đúng là tệ đến không thể nào tệ hơn 
được nữa rồi. 


Pháp sư Á La bật tấm bản đồ lên, nói: "Thời gian các cậu sử dụng rõ ràng chậm hơn rất nhiều 
so với thời gian đánh dấu trên bản đồ này, nếu thuyền lớn người đông, tốc độ có thể sẽ tăng lên. 
Theo tính toán tốc độ trước mắt, muốn vượt qua khu vực này nhanh nhất cũng phải đến ba ngày 
đó." 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Tôi biết." 


Pháp sư Á La lộ ánh mắt dò hỏi, nhìn Trác Mộc Cường Ba hồi lâu, cuối cùng lên tiếng nhắc gã: 
"Còn nhớ lần thử nghiệm Mật tu đầu tiên của cậu không, Cường Ba thiếu gia? " 


"À, " Trác Mộc Cường Ba hình như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng trách vừa nãu mình không lộ vẻ 
kinh ngạc gì. Pháp sư Á La rất lưu tâm, thử nghiệm Mật tu đầu tiên của gã chính là giữ được tỉnh 
táo trong bóng tối, lúc đó gã chỉ cầm cự được chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao tình 
cảnh lúc đó cũng khác với bâu giờ mà. 


Pháp sư Á La nói: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu điều này, Cường Ba 
thiếu gia, ba ngày ba đêm giữ được tập trung cao độ và tinh thần tỉnh táo trong bóng tối, chuyện 
nàu không chỉ có khó thôi đâu. Dù là đối với Mật tu giả, cũng không phải dễ dàng gì mà thực 
hiện được. 


Trương Lập nói: "Vậy giờ chúng ta làm sao? ” 


Trang 1.463/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Tôi nghĩ, e rằng phải trở về một chuyến, rồi cùng nghiên cứu phân 
tích tư liệu với mọi người, nếu có phương án nào khả thi, chúng ta sẽ bắt tau chuẩn bị xuất phát 
luôn." 


Nhạc Dương gật đầu tán đồng: "Phải, đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được trong lúc 
này, chuyện thăm dò U Minh hà cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Hôm nay chúng ta 
đã mạo hiểm đi được xa nhất trong khả năng hiện tại của mình rồi còn gì. Mọi người xem bản 
đồ đi, ở phía trước có rất nhiều chỗ rẽ nhánh, chỉ cần gặp thêm đoạn nước chảy xiết nữa, rất có 
thể chúng ta sẽ lạc mất phương hướng, không tìm được đường trở về ấy chứ. Phải rồi, tôi còn 
muốn đi dọc bờ sông để đặt một số thiết bị thăm dò thủy văn, ghi lại tốc độ và lưu lượng chảu 
của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đợi lần sau trở lại có thể biết được đến tối nước có dâng lên hau 
không rồi." 


Pháp sư Á La xem lại đoạn phim ghi hình trong bóng tối có ánh đèn lấp lóa, ba người hò hét 
loạn xạ, vẫn lắc đầu khôngthôi. 


Trương Lập nói: "Còn nữa, chúng ta mới chỉ kiểm tra sơ qua con thuyền đó một lượt bằng tau. 
Nó còn có thể sử dụng được hay không, có thể chịu va chạm hay không, có bị ngấm nước hay 
không đều chưa biết rõ. Vì vậu, sau khi trở về, chúng ta cần phải đem một loạt thiết bị đo đạc 
đến tiến hành kiểm tra, nếu mọi phương diện đều đủ tiêu chuẩn, lúc ấu mới thực sự yên tâm mà 
ngồi lên nó tiến về Shangri- la được." 


Ngày hôm sau, bốn người đã hoàn thành bước thăm dò sơ bộ dòng U Minh hà, liền cáo từ người 
dân thôn Công Bố, theo đường cũ đi dọc bờ sông trở về. Họ tìm được một triển dốc phía trên 
thượng du, cách Cánh cửa Địa ngục ước chừng hai mươi ki lô mét. Nhạc Dương nhớ lại đường ởi 
men theo bờ sông đến đây, nói ở dưới hạ du chừng tám mươi ki lô mét còn một chỗ có thể cập 
bờ được. Để lắp đặt các thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung 
quanh Cánh cửa Địa ngục, bọn họ quyết định thả thuyền trôi dòng từ chỗ nàu. 


Nước chảy rất xiết, nhưng đối với những người từng xuôi theo dòng U Minh hà dưới lòng đất 
như bọn Trác Mộc Cường Ba thì như vậy không đáng là gì. Nhạc Dương đặt các thiết bị giám sát 
bên bờ sông, hoàn thành nốt việc đo đạc cuối cùng ở xung quanh Cánh cửa Địa ngục, rồi trở lại 
con đường nhỏ ven bờ sông, rời khỏi Mặc Thoát. 


Trang 1.464/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4O - Chiến ÑNgao Thời Nhã Nguyễn 


Vừa vào cửa, Trương Lập đã không thể nín nhịn lâu hơn, hét toáng lên: "Chúng tôi về rồi đây! 
Sao thế? Không ai ra đón mừng chúng tôi trở về à? " 


Đường Mẫn ở phòng trong thò đầu ra nói: "Ổ, các anh hùng ca khúc khải hoàn rồi đấy hải " 
Nhạc Dương nhảy vào trong, nói: "Ha ha, thu hoạch rất lớn, thu hoạch rất lớn đấy nhé! " 
Mẫn Mẫn hân hoan nói: "Nhìn mấy anh cao hứng chưa kìa, có tin tức gì tốt lành không? " 


"Bọn anh tìm được Cánh cửa Địa ngục thật sự rồi." Trác Mộc Cường Ba xách ba lô bước qua 
cửa, Mẫn Mẫn liền bổ đến như một cánh én, nhào vào ôm cổ Trác Mộc Cường Ba, đu cả người 
lên khỏi mặt đất. 


Trác Mộc Cường Ba nói: "Anh..., bọn anh còn phát hiện ra một con thuyền nữa, mau xuống đi 
nào... 

Mẫn Mẫn dựa vào lòng Trác Mộc Cường Ba nói: "Em cũng có tin tốt lành muốn nói với anh đâu. 
Đoạn văn bản tiếng Mông Cổ ấy được dịch ra rồi, giáo sư nói, khi nào anh về sẽ cho anh biết, 
trong đó có nội dung mà anh hứng thú lắm đấynhé." 


"Ồ." Trác Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào người đẹp trong lòng mình, nói: "Gì vậy, mau nói cho 
anh biết đi." 


Mẫn Mẫn dấu môi lên nói: "Bí mật, không nói cho anh đâu. Anh đi mà hỏi giáo sư ấu." 


Trác Mộc Cường Ba vội vàng chạy đi tìm giáo sư Phương Tân. Vừa gặp ông, gã đã hỏi ngay: 
"Thầy giáo, đoạn văn bản đó viết gì thế? Mẫn Mẫn nói là có nội dung tôi rất hứng thú, lẽ nào 
chính là..." 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: "Phải, cậu qua xem đi, nói về chó ngao đấy." 


Trác Mộc Cường Ba quò một chân xuống bên cạnh chiếc xe lăn của giáo sư Phương Tân, chỉ 
thấy trên màn hình hiện lên những hàng chữ đã được dịch sang tiếng Trung. Giáo sư Phương 
Tân ở bên cạnh giải thích: "Người viết đoạn văn bản này, là một vị quan đi theo đoàn quân 
Mông Cổ, hơi giống với thư ký chính ủy quân đoàn ấy, chuyên phụ trách việc ghi lại những điều 
nhìn thấu khi hành quân tác chiến gửi về triều đình. Nội dung viết trong văn bản này, là bắt đầu 
từ năm 1287, Hốt Tất Liệt lệnh cho quân đội Tây chỉnh..." 


Phần nội dung phía trước đại khái là, từ sau khi Chân Kim 1 chết, tính tình Hốt Tất Liệt càng 
ngày càng trở nên nóng nảy gắt gỏng. Ông ta vốn thích chinh chiến, sau khi mất con, lại càng 
thêm điên cuồng xua quân đi khắp nơi, trước sau đã tấn công mấy nước mà ngày nay là Ấn Độ, 
Miến Điện, Campuchia, giành được những thắng lợi nhất định. Nhưng rồi mọi người nhanh 
chóng phát hiện ra, khi những binh sĩ viễn chinh từ phương Nam trở về, họ đã mang theo bệnh 
dịch. Cả khu vực Giang Nam ở Trung Quốc bắt đầu lan tràn ôn dịch. Lúc này, những tiếng nói 
phản đối chiến tranh trong nội bộ triều đình nhà Nguyên trở nên mỗi lúc một lớn, Nguyên Thế 


Trang 1.465/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tổ Hốt Tất Liệt ra sức đập tan dư luận, tiếp tục tiến hành chính sách lấu chiến tranh nuôi chiến 
tranh. Năm 1287, đối thủ cũ của ông ta là Hải Đô lại tập hợp một số bộ hạ cũ của Thành Cát 
Tư Hãn ở khu vực Trung Á đem binh đến xâm phạm, Hốt Tất Liệt đích thân dẫn binh Tây 
chinh. Những thứ như đường hành quân, trên đường gặp phải những gì... Trác Mộc Cường Ba 
đều không để tâm, điều làm gã cảm thấy hứng thú nhất chính là, trong đội quân này, có một 
cánh quân hết sức đặc biệt, chiến ngaol 


Riêng đoạn về đội quân chiến ngao ấy Trác Mộc Cường Ba xem rất kỹ. Đội quân này ước chừng 
có khoảng ba mươi con chiến ngao, vì tính tình chúng hung hãn, không dễ khống chế, nên phải 
chọn ra những người khỏe mạnh nhất thể lực tốt nhất trong quân, hai người dẫn một chó ngao, 
tổ thành một đội quân nhỏ hết sức đặc thù. Đứng đầu đội quân này là một người Tạng, các 
chuyên gia không thể dịch ra được chuẩn xác chức nghiệp của ông ta là gì, chỉ nói người đó có 
thể khiến lũ chiến ngao nghe lệnh, có thể nói chuyện với chiến ngao, có thể bắt chước tiếng của 
lũ ngao, còn có thể dùng lời nói khiến lũ chiến ngao ấy thực hiện những động tác khó tin. Mấy 
người bọn Trác Mộc Cường Ba vừa xem qua liền hiểu ngay, thủ lĩnh đạo quân này chắc hẳn là 
một thao thú sư. 


Văn bản nói rất kỹ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc thù này, vì bệnh dịch xuất hiện, 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã mời Đế sư Ý Tây Nhân Khâm cho thuốc hay để trị ôn dịch. Đế 
sư quyết định đích thân đi thị sát tình hình bệnh dịch ở Trung Nguyên, cuối cùng đã đưa ra một 
phương thuốc chỉ có hai chữ "Diệt chuột”. Đương lúc đó, liên minh của Hải Đô hết sức lớn 
mạnh, có thể chiến thắng bọn họ hay không vẫn còn là năm ăn năm thua. Đại thần Tang Ca 
đoán được thánh ú của Hốt Tất Liệt, liền hiến lên một kế, nói rằng Tây Tạng từng có một cánh 
quân vô địch do người và chó ngao phối hợp với nhau, sức chiến đấu cực mạnh. Thiên khả hãn 
Thành Cát Tư Hãn cũng từng muốn thành lập một đội quân chiến ngaolớn, nhưng cuối cùng 
vẫn chưa được như nguyện, mà chỉ được chừng hơn trăm con ngao bình thường. Dẫu là vậy, hơn 
trăm con chó ngao ấy cũng đã lập nên vô số chiến công thuở Thiên Khả hãn vẫn còn chỉnh 
chiến khắp thiên hạ. Gần đây, ụ thăm dò được ở Tây Tạng vẫn còn hơn trăm con chiến ngao, 
muốn giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, cần phải có một đội quân chiến ngao như thế. 
Mà người duy nhất có thể điều động được lũ chiến ngao này, chỉ có mình Pháp vương Ý Tâu 
Nhân Khâm mà thôi; ngoài ra, Tang Ca còn hiến lên rất nhiều mưu kế khác, nhưng Trác Mộc 
Cường Ba cũng bỏ qua không đọc. 


Đế sư Ý Tâu Nhân Khâm trước tiên từ chối lời đẻ nghị đó, nhưng trước sự nài ép của Hốt Tất 
Liệt, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, đồng ý cho ba mươi hai con chiến ngao tham chiến. Trong 
đó có tám cặp ngao trưởng thành năm tuổi, tám cặp ngao con nửa tuổi, vì đường xa vất vả, đã 
có một cặp ngao con chết dọc đường, cuối cùng còn lại ba mươi con, ngoài ra còn có thao thú 
sư Tang Kiệt làm tổng đầu mục huấn luyện, dạy cho quân Mông Cổ cách nuôi dưỡng, huấn 
luyện chó ngao. Đế sư dặn đi dặn lại, đây là thần vật, ngàn vạn lần không thể cho tạo sát nghiệp 
quá lớn. 


Cùng với ba mươi con chiến ngao, còn có mười sáu bộ kim ti nhuyễn giáp. Trong bản dịch có 
nói, loại giáp kim ti ấy mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng, nhưng lại cứng rắn như thép 
luyện, có thể căng chùng thoải mái. Chiến ngao khoác áo giáp này lên mình thì đao thương bất 
nhập, thủy hỏa bất xâm, một khi nhận lệnh, sẽ biến thành những cỗ máy giết người kinh khủng 
nhất. Trong văn bản còn đặc biệt nhắc đến, những bộ kim ti giáp ấu đều được chế luyện bằng bí 
thuật cổ xưa, người sau không thể nào phỏng chế lại được. Đại thản Chu Thanh đã từng tuyên 


Trang 1.466/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bố, sẽ quyên vàng để chế tạo ra loại kim ti nhuyễn giáp này, nhưng cuối cùng cũng vẫn thất bại. 


Trong đoạn văn ấy, còn nhắc đến tình hình lúc chỉ huy chiến ngao, thao thú sư Tang Kiệt chỉ 
cần phát ra một tiếng "hu hu”" hay "bu bu" ngắn, hoặc hừ bằng giọng mũi, cùng với một số động 
tác kù quái, liền có thể khiến lũ chiến ngao có những phản ứng khác nhau, thí dụ như xếp hàng, 
tập hợp, bố trận phòng ngự, còn nhanh hơn các binh sĩ xếp hàng gấp mấy lần. Vì dịch giả hoặc 
bản thân người chép lại đoạn cổ văn nàu không hiểu được những phát âm và ú nghĩa của những 
động tác đấy, vậu nên chỉ có thể ghi chép lại hết sức tận tường từng kiểu phát âm, âm điệu cao 
thấp thế nào, động tác ra sao. Trác Mộc Cường Ba xem đến đoạn này thì hân hoan như muốn 
phát cuồng, như chính bản thân gã đang ở giữa thaotrường chiến địa, bên cạnh có ba mươi con 
chiến ngao hùng dũng. Mỗi khi gã phát ra một âm thanh, lũ chiến ngao lại có những động tác 
hoặc biến hóa tương ứng. Khi đọc đến đoạn này, Trác Mộc Cường Ba lờ mờ có cảm giác như 
mình đã nghe thấy những âm thanh ấy ở đâu đó, thậm chí gã còn có thể dựa vào những âm 
thanh trong kú ức để điều chỉnh lại cách phát âm trong văn bản dịch. Chỉ có điều, nội dung đoạn 
này rất dài, trước mặt thầu giáo gã cũng không tiện hoa chân múa tay, lại còn hô lên rít xuống, 
đành phải cố nén cảm giác mừng rỡ, đọc lướt qua một lượt trước. 


Sau đoạn huấn luyện chiến ngao, vị quan còn ghi chép lại một số sự việc mà ông ta cảm thấu 
đặc biệt thú vị, chẳng hạn lũ chiến ngao có thể tạo thành vòng tròn, uểm hộ sau lưng cho nhau, 
sau đó nằm phục xuống bụi cỏ, biến mất không còn tăm tích, thực khiến người ta lấy làm kỳ lạ. 
Khi chúng khoác kim ti nhuyễn giáp, có thể lên cây, một con ngao nằm phục dưới gốc cây, một 
con từ đằng xa phóng đến, con ngao nằm dưới đội lên, con kia liền đạp lưng đồng loại mà 
phóng vút lên cao hơn trượng. Sau đó, nó sẽ nấp trong tán cây, đợi kẻ địch dừng chân nghỉ ngơi 
dưới gốc cây, liền từ trên cao lao xuống cho một đòn chí mạng, bản lĩnh như thần. Ngoài ra, còn 
có chiêu nín thở lặn dưới nước, cả trăm hơi thở mà vẫn không thấy nhô đầu lên; săn người hay 
săn thú đều chỉ nhằm vào cổ họng, một đòn tất trúng, rồi lập tức bứt ra lùi về sau; hoặc cũng có 
chiêu tấn công từ phía sau, nhảy lên lưng vật săn, bịt hai mắt khiến chúng rối loạn tâm thần; 
chẳng những vậy, chiến ngao còn biết tá lực đả lực, mượn sức kẻ địch khống chế chính hắn... 
nói chung là vô số kỹ năng thần dị, không sao đếm hết. 


Đọc tới đây, Trác Mộc Cường Ba không kìm được buột miệng hỏi: "Thầy giáo, lũ chiến ngao đó 
xuất phát từ Tây Tạng, đến được chiến trường cũng không quá nửa năm thôi chứ? Nếu cứ liên 
tục huấn luyện chiến ngao còn nói được, nhưng chỉ dùng nửa năm thời gian mà có thể huấn 
luyện chiến ngao tới trình độ ấu, lại còn phải đi đường nữa, thì vị thao thú sư kia cũng không 
khỏi quá lợi hại rồi." 

Giáo sư Phương Tân nói: "Ừm, vấn đề nàu, vị quan ghi chép kia đã thay chúng ta đi hỏi rồi, cậu 


cứ đọc tiếp đi." 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt xuống phía dưới, quả nhiên, bản thân vị quan kia cũng là người rất 
hiếu kù, thêm vào đó là Tang Kiệt khi ấy vẫn còn rất trẻ, quả thực không giống một thầy dạu 
chó ngao có nhiều kinh nghiệm. Vị quan bèn hỏi Tang Kiệt làm sao mà có thể huấn luyện chó 
ngao được như vậy, không ngờ, đáp án của Tang Eiệt lại khiến ông ta tắc tị không nói gì được 
nữa. Câu trả lời của Tang Kiệt là, ngao làm gì có người huấn luyện, chỉ có ngao dạy ngao thôi. 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc tròn mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nói: "Sao có thể thế được? " 


Trang 1.467/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chó Thích 


1.Con trai trưởng của Hốt Tất Liệt. 


Trang 1.468/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập VII- Chương 1 - Đại Thiên tuần Kinh: Pháp 
Điền Tôi Cao Cỏa (Vật Tông Tây Tạng 


Pháp sư Á La điểm đạm nói: “Bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của Mật tông này kể từ 
ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian, đã toát lên một sự thần bí rồi. Nhân vật đại diện cho giai 
đoạn Hậu Hoằng kỳ của Tạng truyền Phật giáo, A Để Hiệp Đại sư vào Tây Tạng lập đàn giảng 
kinh, ngay khi bắt đầu giảng về Đại Thiên Luân kinh đã không ngừng nhấn mạnh, đây là một bộ 
kinh thư được truyền ra từ Tây Tạng, ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về 
mà thôi. Thế nhưng, không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai, được viết từ thời kù 
nào. Đồng thời, nội dung bao la vạn tượng trong kinh thư càng khiến người ta không sao đoán 
nổi, phải là một con người như thế nào mới có đại trí tuệ, có học thức uyên tâm như vậu. Giờ 
đâu, nghĩ kỹ lại, e rằng cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực ấu mà thôi! ” 


Số trang trên bản đồ 


Giáo sư Phương Tân nói: “Sao lại không thể? Cậu có biết tổ chức xã hội của loài sói như thế 
nào không? Một con sói con, ngay sau khi dứt sữa mẹ đã được học cách hợp tác với bầu đàn săn 
bắt con mồi, học cách nhận biết đẳng cấp và địa vị của mình trong đoàn thể, học cách phân biệt 
tình trạng sức khỏe của vật săn, bảo vệ lãnh địa của mình... Ai dạy chúng? Chẳng phải là sói già 
dạy sói con hay sao. Theo cách nói trong văn bản này, chắc là có khoảng trăm con ngao cùng 
sống chung một chỗ, bọn chúng chỉ cần coi những kỹ năng ấy là các kỹ xảo tối cần thiết để sinh 
tồn và săn bắn, truyền lại cho đời sau là được rồi. Bởi vậu, ngao có thể huấn luyện ngao, ngao 
có thể dạu dỗ ngao, không cần con người can thiệp vào làm gì. Vấn đề là tại sao quân Đức lại 
thu thập những tư liệu này? Lẽ nào, trong Thế chiến lI quân Đức cũng có ú định phát triển thú 
chiến hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Chuyện này...” 


Giáo sư Phương Tân tiếp: “Chuyện này cứ tạm thời gác lại đã. Nào, kể tôi nghe lần nàu đến 
thôn Công Bố mọi người phát hiện được điều gì. Đã tìm được lối vào chưa? ” 


Trương Lập nói: “Nào chỉ có vậy, chúng tôi còn nghiệm chứng được bản đồ, lại tìm thấy cả con 
thuyền để đi dưới sông ngầm nữa cơi ” 


“Thuyền gì? ” giáo sư Phương Tân hỏi. 


Nhạc Dương liền miêu tả vắn tắt về con thuyền da trâu họ trông thấy cho giáo sư Phương Tân 
nghe, rồi lấy ảnh trong máy tính ra cho ông xem. Giáo sư xem xong, nghiêm mặt gật đầu nói: 
“Xem ra là vậy rồi, đây không phải là thuyền da trâu đâu.” 


“Hả? 7 Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. “Chẳng phải Tâu Tạng chúng ta chỉ có thuyền da trâu 
thôi sao? ” 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: “Cậu coi thường kỹ thuật của Tây Tạng quá, Cường Ba à. Có điều, 
cũng khó trách cậu, đến tận ngày nay, rất nhiều thành tựu của văn minh Tâu Tạng cổ còn chưa 
được phát hiện. Vì sông trên cao nguyên chảy rất xiết, hai bờ toàn núi cao chót vót, nên chỉ có 


Trang 1.469/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thuyền da trâu là truyền lại được thôi. Loại thuyền lớn như các cậu miêu tả, kỳ thực cũng có 
chép trong lịch sử Thổ Phồn rồi, người xưa gọi là thuyền rắn. Thời cổ đại, ở Tây Tạng có hai 
loại thuyền thường được sử dụng, một là loại thuyền lớn bằng gỗ, gọi là thuyền đầu ngựa, trước 
sau đã trải qua ba thời k là thuyền đáy hình vuông, đáy nhọn và đáy hình thang, chở được từ hai 
mươi đến năm mươi người. Tương truyền, năm xưa Liên Hoa Sinh đại sư đã ngồi chính loại 
thuyền đầu ngựa này để tới Tâu Tạng; một loại nữa là thuyền da trâu vẫn còn được sử dụng đến 
tận bây giờ, ban đầu, đáy thuyền da trâu vốn hình tròn, rất giống với loại thuyền đụng chúng ta 
vẫn hay thấy trong các công viên nước ngày nay, về sau mới phát triển thành hình thang như 
bây giờ. Ngoài hai loại thuyền được sử dụng nhiều nhất này ra, còn có thuyền độc mộc, thuyền 
máng, tùu theo từng khu vực khác nhau, từng hoàn cảnh địa lú khác nhau mà có chút sửa đổi 
hình dáng cho thích hợp. Có điều, những loại thuyền này ít nhiều đều có một số khiếm khuyết.” 


Giáo sư Phương Tân vẽ lên mặt bàn một con thuyền hình vuông, nói: “Lấy thuyền đầu ngựa làm 
ví dụ nhé, tải trọng thuyền lớn, chở được nhiều người, thích hợp với hành trình dài, nhưng sông 
ngòi ở hầu hết các khu vực thuộc Tây Tạng hẹp, độ dốc cao, thuyền đầu ngựa rất dễ va phải đá 
ngầm mà đắm thuyền; còn thuyền da trâu thì sao, nhẹ nhàng lại chịu lực tốt, không sợ va chạm, 
dẫu có gặp phải dòng nước xiết mấy cũng vượt qua được, vì vậu đến ngày nay vẫn còn được sử 
dụng, nhưng lòng thuyền quá nhỏ, thông thường chỉ chứa được ba tới năm người, hơn nữa lại 
bất lợi khi di chuyển ở cự lụ dài, cùng lắm chỉ có thể dùng để qua sông mà thôi. Vì thế, về sau 
người Tạng đã phát minh ra loại thuyền kết hợp ưu điểm của cả thuyền đầu ngựa và thuyền da 
trâu, vừa nhẹ nhàng linh hoạt, chịu lực tốt lại có thể chở được nhiều người, gọi là thuyền rắn. 
Khung thuyền kết cấu rẻ quạt, liên kết bằng các mấu, rất giống cột sống của động vật có xương 
sống. Thân thuyền hình thoi, hẹp dài mà linh động, cả con thuyền trông giống như một con 
mãng xà khổng lồ, vì vậu mới có tên là thuyền rắn, hay thuyền hình rắn, hoặc cũng có nơi gọi là 
thuyền rồng, nhưng so với thuyền rồng trong nội địa thì khác biệt rất nhiều.” 


Nhạc Dương kinh ngạc nói: “Giáo sư, bác nghiên cứu về thuyền kỹ lưỡng như thế từ lúc nào 
vậy? l) 


Giáo sư Phương Tân điềm đạm mỉm cười, nói: “Từ sau khi ở Đảo Huyền Không tự trở về, nghe 
Cường Ba nhắc tới những bức bích họa đó, tôi đã bắt đầu lưu ú đến các loại thuyền lớn từng xuất 
hiện ở Tây Tạng thời xưa, cũng đã tra ra được một ít tài liệu.” Ông ngưng lại giây lát, đoạn tiếp: 
“Có điều, các tư liệu về thuyền rắn lại là của pháp sư Tháp Tây cung cấp, trong các tư liệu lịch 
sử hầu như không thấy nhắc đến. Hơn nữa, lúc đó tôi đã từng ngờ vực, lấy đâu ra một tấm da 
lớn như thế để chế tạo con thuyền dài tới mức đó, tư liệu mọi người mang về đã cho tôi chứng 
cứ xác thực về điều đó rồi.” 


Pháp sư Á La và Trương Lập lấu các tư liệu ra, Nhạc Dương chỉ tau vào con thuyền hình rắn 
nói: “Giờ đã giải quyết một phần vấn đề rồi, nhưng lại nảu sinh ra vấn để mới.” 
Giáo sư Phương Tân liền hỏi: “Vấn đề mới gì? ” 


Nhạc Dương nói: “Vấn đề chủ yếu bây giờ là con thuyền đó đã ở dưới lòng đất hơn ba năm, 
không biết có còn dùng được hay không nữa. Ngoài ra, còn một vấn đề mà tôi nghĩ mãi cũng 
không sao hiểu nổi, người điên đó làm sao có thể một mình điều khiển cả con thuyền lớn như 
thế từ trong bóng đêm trở về thế giới bên ngoài được. Nếu bảo là có khoảng chục người, cộng 
với đầy đủ thức ăn nước uống thì còn có lý.” 


Trang 1.470/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giáo sư Phương Tân nói: “Cũng có khả năng là có mười mấy người, chỉ có điều, đến cuối cùng 
chỉ còn một mình anh ta sống sót.” 


Nhạc Dương lại nói: “Vậy còn thức ăn thì sao? Cả mười mấy con người thì cũng phải để lại chút 
dấu vết gì đó trên thuyền chứ? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Dưới sông ngầm đó có các vi sinh vật, đã ba năm trôi qua, đầu mối gì 
thì cũng bị các vi sinh vật trong nước phân giải hết cả rồi. Nhưng tại sao con thuyền ấy lại không 
bị mục nát gì cả? ” 


Nhạc Dương lấy mẫu da và vụn gỗ họ thu thập trên thuyền cho giáo sư xem. Giáo sư Phương 
Tân mỉm cười, xem ra lần này lại phải đi làm phiền đến mấy ông bạn cũ chuyên nghiên cứu hệ 
thực vật và động vật rồi. Pháp sư Á La và Trương Lập đã chuyển hết các tư liệu thu thập được 
vào máy tính. Giáo sư xem xét rất kỹ lưỡng một lượt, đột nhiên nói: “Ứm, tôi có thể nhờ anh 
Châu xem giúp, anh ta chuyên nghiên cứu các hang động. Đợi chút nhé...” Nói đoạn, ông gọi 
một cú điện thoại, rồi kết nối máy tính vào mạng, gửi hình ảnh qua cho người bạn họ Châu. 
Chẳng bao lâu sau, hình ảnh webcam của người bạn đã hiện lên trên màn hình máu tính. Chỉ 
thấy một ông già chừng trên dưới sáu mươi tuổi đang kích động thốt lên: “Phương Tân, anh 
kiếm ở đâu ra những đoạn phim tài liệu này thế? ” 


Giáo sư Phương Tân đáp: “Chuyện này để sau hãy nói, giờ tôi đang muốn biết tình hình đại thể 
của loại hang động này. Theo những gì anh quan sát được, bên trong hang động kiểu thế này sẽ 
như thế nào, cố gắng nói cho đơn giản một chút thôi nhé, anh biết là tôi không nghiên cứu món 
này rồi mà.” 


Ông già họ Châu đáp: “Được rồi, trước mắt vẫn chưa thể phán đoán đây rốt cuộc là một hang 
động nguyên sinh cỡ siêu lớn hay là một động nham thạch hình thành do nước bào mòn xâm 
thực. Nếu là hang động nguyên sinh, bên trong chính là đường hầm hình thành từ dung nham. 
Nếu tạm thời phán đoán sơ bộ rằng đây là một loại đá biến chất nào đó, vậy thì đoạn phim nàu 
có lẽ là được quay ở một khu vực đã từng xảy ra các hoạt động tạo sơn. Lối vào nhìn có vẻ rất 
kù quái, tuyệt đối không phải do hang động sụt lở tạo ra, mà giống đường hầm nhân tạo hơn. 
Nhưng bất kể nói thế nào, đây chắc chắn là một hang động dạng phễu nước, không thể sai 
được. Chúng ta không thể coi đoạn đường hảm dẫn vào này là mạch nước ngầm được, vì nó có 
cả mặt nước, bên dưới là sông ngầm. Kỳ lạ lắm phải không? Tại sao tôi lại cho rằng nó là hang 
động nguyên sinh, ấy là bởi tôi không nhìn thấy vết tích nước chảy trong hang, cũng không phát 
hiện ra có đá chảy 1 ở đỉnh động hay trên tường... ” 


“Thôi được rồi, ” giáo sư Phương Tân ngắt lời, “Lão Châu ơi là lão Châu... anh nói gì mà tôi 
nghe chẳng hiểu câu nào hết cả vậy. Thế này đi, tôi muốn hỏi anh mấy vấn đẻ, anh có thể dùng 
kiến thức chuyên môn của mình nhưng trả lời một cách đơn giản thôi, được không? ” 


Ông già họ Chu kia ngạc nhiên hỏi: “Hả? Tôi nói vậy vẫn còn chưa đơn giản hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu: “Ứm, có lẽ anh cảm thấu vậy là đơn giản lắm rồi, hiểm nỗi có rất 
nhiều từ chúng tôi nghe chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút, ở loại hang động như 
thế này, có khả năng có một hệ thống nước ngầm rất lớn dưới lòng đất hay không? ” 


Ông lão họ Chu gật đâu: “Có chứ, rất có khả năng ấy! Nhưng không nên gọi là hệ thống nước 
ngầm, mà phải gọi là hệ thống hang động dưới nước. Nếu là hang động nguyên sinh, về sau mới 


Trang 1.471/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bị dòng nước chảy vào, thì hoàn toàn có khả năng đó là một hang động dưới nước vô cùng lớn, 
thậm chí quy mô có thể vượt qua cả hang Mammoth 2 ở Mỹ hoặc cái động gì mà gần đây mới 
phát hiện ở Mexico ấu.” 


Giáo sư Phương Tân lại nói: “Vậy nham thể ở đó có thể xuất hiện sụt lún hay gì gì đó tương tự 
không? ” 


Ông già họ Chu nói: “Phải xem độ cao của nham tầng đã, nếu nham tầng 3 cao chừng hai ba 
chục mét thì về cơ bản không cần phải lo mấy vấn đề ấy, vì nếu là đá núi lửa biến chất, độ cứng 
của nó thực sự là vượt ngoài tầm tưởng tượng của anh đấy.” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Tôi biết hệ thống nước ngầm thường có phân tầng, anh xem thử coi 
hệ thống hang động dưới nước này có khả năng xuất hiện thác ngầm hoặc là khoảng đứt gãy gì 
không? ” 


Ông già họ Chu do dự giây lát, như đang xem lại đoạn phim tài liệu, sau đó mới trả lời: “Tôi 
không dám khẳng định, còn phải hỏi một số đồng nghiệp, và tra cứu thêm rất nhiều tài liệu 
khác nữa mới có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn được. Có điều, nhìn đường hầm này thì 
chắc khả năng đột nhiên xuất hiện đoạn đứt gãy không lớn lắm. Song các khe hẹp hình thành 
bởi các đường dốc đứng thì có thể có. Ngoài ra, những bình đài dạng bậc thang chênh nhau hai 
ba mét cũng có khả năng xuất hiện. Dòng nước này cũng thuộc loại chảy xiết, có thể nói là cực 
kù nguy hiểm đấy. Phương Tân, anh hỏi tôi những điều này, lẽ nào là có người định đi sâu nữa 
vào trong hang động này để thăm dò? ” 


Giáo sư Phương Tân chỉ cười không đáp. Ông già họ Chu biến sắc mặt thốt lên: “Người nào mà 
táo gan thế hả? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cách họ đặt nguồn sáng ở các điểm chốt dưới 
nước rất là chuyên nghiệp! Phương Tân, chuyện này mà làm thì nhất định phải gọi tôi đấy nhé! 


kh) 


Giáo sư Phương Tân không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nói: “Có cơ hội, chắc chắn là có cơ hội 
mà. ” 


Kết thúc cuộc đối thoại với ông bạn già họ Chu của mình, giáo sư Phương Tân quay sang nhìn 
những người còn lại nói: “Những gì chuyên gia về hang động nói, mọi người đã nghe cả rồi đấu. 
Trên dòng sông ngầm này có lẽ sẽ không xuất hiện thác nước, nhưng đoạn nước xiết mà mọi 
người đã có trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ còn nữa, mà không chỉ một hai chỗ thôi đâu.” 


Pháp sư Á La nói: “Nếu tỉ lệ thời gian chính xác, chúng ta cần ba ngày mới có thể hoàn thành 
được quãng đường lênh đênh ở dòng sông ngầm ấy, các thành viên cũ như chúng ta chắc là kiên 
trì cầm cự được, có điều, những đội viên mới...” 


Nhạc Dương nói: “Cần phải lập tức báo với giáo quan, cô ấu có thể soạn một số bài huấn luyện 
định hướng đặc biệt. Còn nhớ năm đó, phải đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát thuộc một lĩnh vực 
xưa nay chúng tôi chưa bao giờ biết đến, giáo quan đã dựa vào tình hình cụ thể mà xây dựng 
một kế hoạch, chỉ mất một tuần, đã huấn luyện đám tân binh chúng tôi đủ năng lực thực hiệm 
nhiệm vụ lần đó. Tôi sẽ lập tức đi liên lạc với cô ấy luôn đâu.” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: “Vậy thì tốt, vừa hay tôi cũng cần một ít thời gian để tìm kiếm 
chuyên gia, nghiên cứu mấy thứ vỏ câu, tằm ngọc mà mọi người mang về nữa.” 


Trang 1.472/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nói: “Tôi cũng cần thời gian xem các trang bị mới có chỗ nào cần điều chỉnh gì 
không, ngoài ra còn phải kiểm tra con thuyền đó nữa.” 


Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp: “Vậy thì tốt, mọi người cố gắng tranh thủ khoảng thời gian cuối 
cùng xử lú hết các công việc đang còn tổn đọng. Chỉ có chuẩn bị thật tốt, thật đầy đủ, mới có 
thể đảm bảo cho lần hành động này được thành công! ” Nói đoạn, ông ngoảnh mặt sang nhìn 
Trác Mộc Cường Ba, hỏi: “Cường Ba à, sức khỏe cậu ra sao rồi? Khoảng thời gian này có cảm 
giác gì khác thường không? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: “Không có, tất cả đều rất ổn.” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu: “Vậy thì tốt, lần này cậu đi thôn Công Bố, tôi vẫn hơi lo sẽ xảy ra 
tình trạng giống như ở bên Nga vậy.” 


“Hả? ” pháp sư Á La hỏi, “chuyện là thế nào? Cường Ba thiếu gia có thể kể lại được không? ” 


Trác Mộc Cường Ba liền kể lại việc thân thể đột nhiên tràn trể sức lực, rồi sau đó lại đột nhiên 
không thể nhúc nhích cho pháp sư nghe, cuối cùng gã bảo, đã đem chuyện này đi hỏi Lữ Cánh 
Nam, và cả pháp sư Tháp Tây cũng đã khám qua rồi. Nghe xong, pháp sư Á La khẽ gật gật đầu 
như đang suy tư gì đó, rồi không nói thêm gì nữa. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi xin giáo sư Phương Tân bản dịch văn bản bằng tiếng Bát Tư Ba của 
Mông Cổ kia, định nghiên cứu kỹ hơn nữa, đặc biệt là đoạn nhắc đến Thao thú sư Tang Kiệt 
huấn luyện và nuôi dưỡng chiến ngao, gã cứ có cảm giác hết sức thân thuộc mà không hiểu vì 
sao. 


Không ngờ, ngay đêm từ Mặc Thoát trở về, Trác Mộc Cường Ba vừa đi ngủ thì Lữ Cánh Nam 
gọi điện tới. Cô hỏi gã: “Cường Ba thiếu gia, anh... anh không có cảm giác dị thường gì chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ Lữ Cánh Nam lại đột nhiên hỏi một vấn đề riêng tư như vậy, 
bên má áp vào chiếc điện thoại di động không khỏi nóng bừng lên. Chỉ nghe gã ấp úng đáp: 
“Không... không có cảm giác gì cả.” 


Lữ Cánh Nam ở đầu bên kia nói: “Kù lạ thật, Hải Để luân là luân xa thấp nhất trong bảy đại luân 
xa, dựa theo phương pháp hô hấp đó, trong vòng từ hai đến ba tháng là sẽ cảm thấy Hải Để 
luân hơi nóng lên, đồng thời xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ Hải Để luân sắp khai mở, sao anh 
lại không có phản ứng gì vậy nhỉ, Cường Ba thiếu gia? ” 


Trác Mộc Cường Ba đỏ mặt nói: “Có... có thể là vì bình thường tôi không chú ý lắm, sau, sau 
này tôi sẽ chú ý hơn. Được rồi, cám ơn cô đã cho tôi biết nhiều điều như vậy, chỉ cần hiểu được 
nguyên nhân tại sao cơ thể tôi lại xuất hiện tình trạng đó là được rồi. Tôi cũng không sao đâu, 
tạm biệt nhé.” 


Mẫn Mẫn dựa vào bờ vai Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Giáo quan Lữ Cánh Nam gọi điện à? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, đột nhiên sực nhớ ra: “Hình như pháp sư Tháp Tây đã từng 
nói, luân xa của mình không thể mở ra được nữa mài Sao lại chóng quên thế không biết! ” 


Mẫn Mẫn liền hờn dỗi dầu môi lên: “Sao muộn vậu rồi mà còn gọi điện làm gì chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba giải thích: “Không phải anh đã nói rồi sao, lúc ở bên Nga, thân thể anh tự 


Trang 1.473/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dưng không nhúc nhích nổi nữa, sau khi trở về, anh đã nhờ Lữ Cánh Nam kiểm tra xem nguyên 
nhân là sao, kỳ thực...” Gã chợt nhớ ra chuyện mình đã hứa với Lữ Cánh Nam, vội đổi giọng 
nói: “Kỳ thực cũng không có gì cả đâu. ” 


Ánh mắt Đường Mẫn tối hẳn đi, thảm nhủ: “Em mới là bác sĩ cơ mà, sao không hỏi em chứ? ” 
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ ôm thật chặt cánh tay Trác Mộc 
Cường Ba. 


Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba tập trung vào nghiên cứu bản dịch văn bản tiếng Bát Tư Ba 
từ năm 1287, hụ vọng có thể phát hiện được điều gì liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Nếu 
như có phát hiện, thì sẽ bù đắp được khoảng trống năm trăm năm trong lịch sử về vùng đất thần 
bí nàu. Đáng tiếc, gã đã đối chiếu từng chữ một trong bản dịch, nhưng không tìm ra bất cứ mối 
liên hệ nào với Bạc Ba La thần miếu cả. Vấn để giáo sư Phương Tân đặt ra vì vậu cứ vẫn vơ 
trong tâm trí gã, không sao gạt đi được, tại sao quân Đức lại kẹp văn kiện này trong tập tài liệu 
về Bạc Ba La thần miếu? Liệu có phải là tau người Nga kia làm bừa, thu thập hết tất cả tài liệu 
đã giải mật mà y tìm được rồi bán cho họ? Nhưng dù là như thế, thì người Đức cần một văn bản 
tiếng Mông Cổ như vậy để làm gì? Thực sự họ muốn phát triển thú chiến hay sao? Nhưng 
những miêu tả về thú chiến trong cả văn bản này không hề tường tận rõ ràng, chỉ có chiến ngao 
được nhắc đến nhiều hơn một chút, lẽ nào quân Đức cũng có hứng thú đối với chiến ngao hau 
sao? 


Gã mường tượng ra các động tác và cách phát âm của Thao thú sư, rồi dựa theo lý giải của mình 
để mô phỏng lại. Đang càng lúc càng cảm thấu hết sức thuần thục thì pháp sư Á La gõ cửa bước 
vào, nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: “Cường Ba thiếu gia, còn nhớ cậu từng hỏi tôi về ý nghĩa của 
các ký hiệu ở góc phải phía dưới tấm bản đồ da sói đó hay không? ” 


“Đương nhiên.” Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát mới đáp. Pháp sư Á La đang nói đến 
những hình vẽ giống như hình ấn chương do các đường ngang và dọc tổ hợp thành ở rìa cả hai 
tấm bản đồ da sói. Hai người đi tìm giáo sư Phương Tân, nhờ ông bật tấm bản đồ ấy trên máy 
tính ra xem. 

Pháp sư Á La nói: “Các bậc tiền bối làu thông nhiều kinh văn trong giáo phái của tôi đã tìm 
được ký hiệu giống như vậy trong một trang kinh văn rách nát còn sót lại.” Vừa nói, ông vừa chỉ 
tay vào góc dưới tấm bản đồ trên màn hình máy tính, nói: “Chúng tôi cũng đã làm rõ được ý 
nghĩa của nó, đây là một con số.” Pháp sư chỉ ngón tay, đọc từng hàng một từ trên xuống dưới: 
SH TH NG” 


Trác Mộc Cường Ba không nhịn được buột miệng hỏi: “Con số này có ý nghĩa gì? Những con số 
giống vậy được phát hiện ra trong trang kinh văn nào vậy? ” 


Pháp sư A La không trả lời, mà ấn vài nút trên bàn phím, mở tấm bản đồ da sói còn lại ra, rồi lại 
đọc từng hàng một từ trên xuống dưới: “3, 2, 4.” 


Giáo sư Phương Tân đột nhiên sực hiểu, thốt lên: “Những số này là số trang! Thật đần độn quá 
đi, vậu mà chúng ta cũng không nghĩ đến khả năng nó là con số.” 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nói: “Số trang? Số trang! Lẽ nào...” 


Pháp sư Á La gật gật đâu: “Hai tấm bản đồ một thật một giả nàu, là hai trang trong một bộ kinh 


Trang 1.474/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


văn nào đó, tín vật mà sứ giả giao cho Cổ Cách vương là một bộ kinh dàu dặn đây đủ, cũng 
giống như viên hồng bảo thạch và Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu vậy, kinh văn và bản đồ 
cũng bị chia tách, để ở hai phương trời khác nhau.” 


Mẫn Mẫn bị tiếng kêu kinh ngạc của Trác Mộc Cường Ba gây chú ú, lên tiếng hỏi: “Có chuyện 
gì vậu ạ? ” 


Trác Mộc Cường Ba nhắc lại phát hiện của pháp sư Á La. Mẫn Mẫn nghe xong, nhìn lại tấm 
bản đồ, rôi thốt lên: “Ôi chao, thật đúng là... Chẳng phải các con số của người Mava cũng được 
biểu thị như thế này sao, thế mà chúng ta từ đầu chí cuối cũng không hề nghĩ đến mới lạ chứ.” 


Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: “Không, con số của người Mava được biểu thị bằng chấm, 
gạch và vòng tròn, còn con số này lại biểu thị bằng nét sổ và nét ngang. Đây không phải là chữ 
số Maua, mà là cách biểu thị con số theo kiểu đếm thẻ của Trung Quốc cổ đại, về cơ bản nó 
cũng giống như phương thức biểu đạt con số của người Mava, chỉ khác là một dấu chấm được 


^s 3 


thay bằng một nét số mà thôi. 
“Vậy, bộ kinh văn kia là thế nào vậy? ” Trác Mộc Cường Ba lại hỏi thêm lần nữa. 
Pháp sư Á La liền nhấn giọng đáp từng chữ một: “Đại... Thiên... Luân... kinh! ” 


Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng ngớ người ra. Đường Mẫn kinh ngạc đưa tau 
bụm chặt miệng. Không ai ngờ được rằng, tấm bản đồ da sói mà họ trước nay vẫn luôn cho rằng 
chính là tín vật thứ hai, hóa ra lại chỉ là một phần của tín vật. Còn món tín vật thứ hai thực sự 
ấu, không ngờ lại chính là pháp điển tối cao của Phật giáo Tạng truyền... Đại Thiên Luân Kinh! 


Pháp sư Á La điểm đạm nói: “Bộ kinh văn tập hợp các đại thành tựu của Mật tông này kể từ 
ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian, đã toát lên một sự thần bí rồi. Nhân vật đại diện cho giai 
đoạn Hậu Hoằng kỳ của Tạng truyền Phật giáo, A Để Hiệp đại sư vào Tây Tạng lập đàn giảng 
kinh, ngay khi bắt đầu giảng về Đại Thiên Luân Kinh đã không ngừng nhấn mạnh, đây là một bộ 
kinh thư được truyền ra từ Tây Tạng, ngài chẳng qua chỉ là người mang bộ kinh văn này trở về 
mà thôi. Thế nhưng, không có ai biết bộ kinh thư này là tác phẩm của ai, được viết từ thời kù 
nào. Đồng thời, nội dung bao la vạn tượng trong kinh thư càng khiến người ta không sao đoán 
nổi, phải là một con người như thế nào mới có đại trí tuệ, có học thức uyên tâm như vậu. Giờ 
đâu, nghĩ kỹ lại, e rằng cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực ấu mà thôi! ” 


Trác Mộc Cường Ba chấn động thốt lên: “Đạo quân Ánh Sáng! ” 


Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: “Đạo quân Ánh sáng là người bảo vệ trông nom Tứ Phương 
miếu, mà Tứ Phương miếu lại chính là nơi cất giữ toàn bộ kinh văn của Tạng truyền Phật giáo 
trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Không chỉ như vậu, trong đó còn bao gồm cả kinh văn của Bản 
giáo, và cả các tông giáo từ Ấn Độ và Đại Đường du nhập vào Tâu Tạng thời bấu giờ nữa.” 


Pháp sư Á La nói: “Vì vậy mới có cách nói, đọc hiểu được Đại Thiên Luân Kinh, tất sẽ đọc hiểu 
tất cả các kinh văn khác, bởi vì bản thân bộ kinh thư này, chính là tinh túy được đúc rút ra từ tư 
tưởng của các tông giáo khác nhau. ” 


tÓj” Đường Mẫn thốt lên khe khẽ, Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Gì thế Mẫn Mẫn? Em nghĩ ra 
điều gì rồi à? ” 


Trang 1.475/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn nói: “Em nhớ lúc trước tìm tài liệu về Shangri-la, có đọc được một thuyết nói rằng 
bộ Đại Thiên Luân Kinh này vốn có một vạn hai nghìn bài tụng, nhưng A Để Hiệp đại sư chỉ 
mang trở về Tây Tạng được có một nghìn hai trăm bài tụng thôi, chín phần mười nội dung còn 
lại đã thất truyền cả rồi! ” 


Pháp sư Á La nói: “Đúng vậy, là như thế đó, hơn nữa đây cũng là điều A Để Hiệp đại sư đích 
thân nói ra. Khi khai đàn giảng về Đại Thiên Luân Kinh, ngài đã nói rất rõ ràng, bộ kinh thư nàu 
vốn phải có một vạn hai nghìn bài tụng, nhưng trải qua nhiều trắc trở mất mát, đến được tay ông 
thì nội dung chỉ còn một phần mười mà thôi.” 


Đường Mẫn nói: “Mọi người còn nhớ bản dịch của Cổ Cách kim thư như thế nào không? Lúc sứ 
giả đến Trác Bất Nhượng, đã thay đổi chủ ý, muốn đem Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu 
mang đến một nơi xa xôi ở chân trời, đồng thời còn yêu cầu Cổ Cách vương phải bảo quản một 
món tín vật khác. Ngoài ra, trong bản dịch chúng ta đọc được, cũng có đoạn nói đến Cổ Cách 
vương đã bí mật đưa tín vật đi, đồng thời lại có đoạn nói tín vật là một tấm bản đỏ. Vậy là Cổ 
Cách vương đã giữ tín vật lại bên mình! Bản thân vị sứ giả kia cũng đã để lại viên hồng bảo 
thạch trong Cánh cửa Sinh mệnh, rồi đem Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đưa tới tận châu 
Mỹ, nếu tham chiếu cách làm của ông ta... ” 


Giáo sư Phương Tân vỗ lên tay vịn ghế đánh “chát” một tiếng, tiếp lời: “Vậy thì bản dịch không 
còn mâu thuẫn nữa, đích thực là Cổ Cách vương đã lưu lại một phần tín vật, đồng thời cũng bí 
mật đưa một phần khác đi xa. Bản đồ da sói và Đại Thiên Luân Kinh bổ trợ cho nhau, chỉ có 
bản đồ mà không có được đoạn miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh, thì căn bản không biết làm 
thế nào để đi bước đầu tiên; nhưng nếu chỉ có đoạn miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh mà 
không có bản đồ, thì cũng không thể nào tìm thấu Shangri-la được! ” 


Trác Mộc Cường Ba vỗ mạnh tay, hào hứng nói: “Như vậy là chúng ta có thể nhìn rõ được 
tuyến đường họ đi rồi: một người đi hướng Đông, băng qua Thái Bình Dương; còn người còn lại, 
đi hướng Tây, đưa kinh văn đến Ấn Độ, hoặc thậm chí là nơi nào đó còn xa hơn cả Ấn Độ về 
phía Tâu. Đây chính là ước định năm đó giữa sứ giả và quốc vương Cổ Cách, tách rời các tín vật 
ra, đưa tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không để chúng gặp lại nhau nữa! ” 


Giáo sư Phương Tân trầm ngâm suy nghĩ: “Cổ Cách vương không thể nào tự mình mang kinh 
văn đi được, có lẽ là ông ta phái người... ” 


Mẫn Mẫn lập tức nói ngay: “Ông ta có phái người đi mà, Cổ Cách vương từng phái đi hai mươi 
mốt người thông huệ nhất đi về phía Tây cầu pháp! ” 


Giáo sư Phương Tân và pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau. Trác Mộc Cường Ba lại vỗ đùi nói: 
“Đúng rồi, kinh thư không giống như tấm gương đồng, bọn họ có thể chia thành nhiều phần 
mang đi, nếu mỗi người trong hai mốt vị đệ tử đó đều mang đi một phần...” 


Pháp sư Á La tiếp lời ngay: “Đại dịch sư Nhân Khâm Tang Bố và Tiểu dịch sư Nga Lôi Tất Hỉ 
Nhiêu đều bái A Để Hiệp đại sư làm thầy. Nếu đúng là Đại Thiên Luân Kinh bị chia thành hai 
mươi mốt phần, vậy thì phản A Để Hiệp đại sư có được chính là gần được một phần mười nội 
dung, vậu nên ngài mới có thể khẳng định rằng, Đại Thiên Luân Kinh được truyền đi từ Tâu 
Tạng, đồng thời bản hoàn chỉnh của bộ kinh thư này tổng cộng có một vạn hai nghìn bài tụng! ” 


Trang 1.476/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn Mẫn trợn tròn mắt lên nói: “Chuyện... chuyện này trùng hợp quái! ” Giáo sư Phương Tân 
cũng vỗ mạnh tay lên bàn: “Lịch sử và truyền thuyết, quả đã khớp với nhau ở một mức độ nào 
đó rồi! ” 


Pháp sư Á La lắc đâu: “Không! Lịch sử rất ít khi xuất hiện sự trùng hợp, tất cả những gì xả ra 
đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cổ Cách vương hướng về Phật pháp, chuyện nàu 
không hề sai, nhưng không người nào có thể giải thích được, tại sao Y Tâu Ốc Bá lại thành kính 
đến độ từ bỏ cả vương vị, tại sao ông ta lại đột nhiên nảu ra ý định phái hai mươi mốt đệ tử đến 
Ấn Độ, về sau lại còn bất chấp tất cả để mời bằng được A Để Hiệp đại sư đến Cổ Cách hoằng 
dương Phật pháp nữa. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đúng đó, nếu nói Cổ Cách vương đã sai người đưa Đại Thiên Luân 
Kinh đi, để bộ kinh thư ấy phân tán khắp nơi trên vùng đất phía Tây, vậu tại sao đến những năm 
cuối đời, ông ta lại kiên trì mời bằng được A Để Hiệp đại sư, thậm chí còn bất chấp cả tính 
mạng của mình, đâu chẳng phải mâu thuẫn lắm hay sao? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Mọi người có cảm thấu, hành vi của Cổ Cách vương rất giống với một 
người khác hay không, cũng là ban đầu giữ thái độ bài xích, đến những năm cuối đời, lại đột 
nhiên trở nên cuồng nhiệt theo đuổi, như là bị ma nhập vào vậu. ” 


Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng: “Người thầy nói đến là...” 
Những bước chuẩn bị cuối cùng 


Giáo sư Phương Tân nói: “Landa, người đã hủy hoại cả nền văn minh Mava, song đến cuối đời, 
lại trở thành người khai thác và sưu tầm các di vật của nền văn minh ấy.” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Không, thái độ của Cổ Cách vương và Landa vẫn khác nhau rất rõ 
rệt. Từ bản dịch có thể nhận ra, ngay từ đầu vị Cổ Cách vương này đã có thái độ hết sức sùng 
kính với sứ giả và tín vật của ông ta mang tới, có lẽ, trước yêu cầu của vị sứ giả kia, quốc vương 
bất đắc dĩ mới phải chia tách bản kinh văn hoàn chỉnh ra, rồi sai người mang đi. Khi sứ giả rời đi 
hoặc từ trần, quốc vương lại bất chấp tất cả muốn tìm kiếm kinh văn trở về, ấy là bởi ông ta biết, 
bộ kinh văn này là do người Tạng chúng ta tự biên soạn ra, là một kho báu văn hóal Nếu Đại 
Thiên Luân Kinh đúng là tỉnh hoa văn hiến của Tứ Phương miếu, hoặc là mục lục để tra cứu, 
vậy thì nó cũng bao hàm cả các thư tịch về tôn giáo, văn hóa, nông nghiệp, thương nghiệp, 
khoa học kỹ thuật...Hoặc giả, có thể nói rằng, Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh thực sự, chính 
là một bộ đại bách khoa toàn thư bao hàm tất cả các phương diện của Thổ Phồn, Đại Đường và 
Ấn Độ vào thời kỳ toàn thịnh nhất! ” 


Mẫn Mẫn hoan hô nhảy cẵng lên: “Tốt quá rồi, vậu bộ kinh thư đó ở đâu ạ? Nói không chừng 
còn tìm được trong đó nhiều thông tin liên quan đến Bạc Ba La thần miếu nữa ấy chứ! ” 


Pháp sư A La cười cười nói: “Khoảng thời gian trước mọi người tra tìm tư liệu về Bạc Ba La thần 
miếu, chẳng phải là đã xem qua rồi hay sao? ” 


Mẫn Mẫn ấp úng: “Đó... nhưng cháu chỉ xem bản in thôi, còn nguyên văn...” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Lấy đâu ra bản thảo gốc của Đại Thiên Luân Kinh nữa chứ! Kể từ 
khi A Để Hiệp đại sư khai đàn giảng Đại Thiên Luân Kinh, bộ kinh văn nàu đã trở thành tư 
tưởng hạt nhân của rất nhiều giáo phái trong Hậu hoằng kù của Phật giáo Tây Tạng, đại để địa 


Trang 1.477/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vị cũng giống như sách Luận Ngữ đối với Nho gia vậy. Tư tưởng của Khổng Tử được kế thừa 
tiếp nối, nhưng còn văn tự năm xưa Khổng Tử đích thân viết ra thì còn ai tìm được nữa đâu? Mà 
dù là chúng ta có tìm được bản gốc của Đại Thiên Luân Kinh chăng nữa, phần được lưu truyền 
lại đó cũng chỉ đề cập đến phương diện tôn giáo mà thôi, dù sao thì cũng chỉ có một phần mười 
nội dung.” 


Mẫn Mẫn nói: “Thế nhưng, không phải pháp sư đã nói, trong giáo của ông có bậc tiền bối đã 
nhìn thấu, nhìn thấu cái hình vẽ đó sao? Hình vẽ ấy không phải ở trong Đại Thiên Luân Kinh ạ? 


Hà 


Pháp sư Á La lắc đầu cải chính: “Là một mảnh còn sót lại của Đại Thiên Luân Kinh. Đúng thế, 
ở chỗ chúng tôi có bản gốc của Đại Thiên Luân Kinh, nhưng là một trang kinh văn rách bươm, 
đại khái chỉ có một phần bảy của trang sách thôi. Mà thứ đó cũng đang được vị trưởng lão có trí 
huệ và Phật tính cao nhất bảo quản, với thân phận như của chúng ta...” Pháp sư Á La lại lắc lắc 
đầu. 


Giáo sư Phương Tân nói: “Chúng ta đã tìm được đủ các thông tin trong bộ Đại Thiên Luân Kinh 
được lưu truyền đến ngày nay rồi, dù có được xem cả bộ Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh cũng 
chưa chắc có thu hoạch gì hơn đâu. Thêm nữa, biết đâu còn có những bộ kinh văn khác cũng sử 
dụng phương thức giống như vậy để biểu thị số trang? Tấm bản đồ da sói ấy chưa chắc đã là 
một phần của Đại Thiên Luân Kinh, tất cả chỉ là phán đoán của chúng ta mà thôi. Tốt hơn hết 
hãy tập trung tinh lực vào các tài liệu lịch sử và những gì mới thu thập được lần này đi.” Giáo sư 
Phương Tân vuốt món tóc bạc trước trán. Lúc này, ông tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được, từ 
Đại Thiên Luân Kinh đến đế quốc Mông Cổ, đến đảng Quốc Xã ở Đức, lại có hàng trăm hàng 
ngàn mối dây liên hệ gắn bó. 


Khoảng thời gian tiếp sau đó, các công việc chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng và trật tự. 
Thông qua nhiều kênh khác nhau, Giáo sư Phương Tân đã gửi mẫu da bọn Trác Mộc Cường Ba 
thu thập được và kết cấu khung thuyền đến chuvên gia trong những ngành hữu quan, đều là bạn 
bè của giáo sư, hoặc là bạn của bạn. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng ngồi không đợi chờ kết 
quả, mà đống tài liệu lịch sử đã bị lật đi lật lại đến nát nhừ kia lại được đặt lên mặt bàn. Ngoài ra 
mọi người còn được bổ túc cấp tốc các kiến thức liên quan tới núi lửa. Trác Mộc Cường Ba thì 
tập trung vào việc huấn luyện chó ngao trong suy tưởng. Tựa hồ như gã đã trở lại với thời kỳ đầu 
khi tập đoàn Thiên Sư mới thành lập, một đám chó ngao vây quanh. Gã nghiền ngẫm nghiên 
cứu đi nghiên cứu lại từng động tác, từng âm thanh nhỏ nhặt của vị Thao thú sư thời cổ đại, có 
lúc đang ngủ say cũng bỗng nhiên quát lên ra lệnh cho chó ngao, bị Mẫn Mẫn cằn nhằn cho 
mấy lần. 


Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng đang dần dần thích ứng với cương vị đội trưởng. Quan hệ 
trong tập thể của họ lúc này hết sức vi diệu tế nhị, Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và pháp sư 
Tháp Tây tỏ ra gần gũi hơn một chút, lẽ đương nhiên, thời gian đội trưởng Hồ Dương và những 
đồng đội cũ của anh ở với nhau cũng tương đối nhiều, tuy Trương Lập và Nhạc Dương ai cũng 
có việc riêng của mình, nhưng người trẻ tuổi xưa nay vẫn thích tụ tập với nhau. Ba Tang vẫn giữ 
vai sĩ quan huấn luyện lạnh lùng khắc nghiệt, Sean thì giỏi giao tiếp, nên nói chung cũng khá 
thoải mái với mọi người. Vương Hựu hơi độc lập một chút, gần giống với pháp sư Á La lúc ông 
mới gia nhập nhóm. Trong cái nhóm nhỏ này của bọn họ, Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam hễ chạm 
trán nhau là liền có một cảm giác đối địch ngấm ngầm, còn Lữ Cánh Nam thì lúc nào cũng nhắc 
nhở Trác Mộc Cường Ba chú ú, phải biết lựa chọn thông tin mà nói với tất cả mọi người. Nhóm 


Trang 1.478/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La, pháp sư Tháp Tây hình như đều ngảm phản đối những người mới 
gia nhập về sau, từ đầu chí cuối luôn giữ một khoảng cách với các thành viên mới, đặc biệt là 
Sean và Vương Hựu, kể cả Ba Tang nữa. Trong khi đó, Nhạc Dương, Trương Lập, và Sean lại 
thích chỗ đông người, chỗ nào cũng không thể thiếu mặt bọn họ được. 


Trác Mộc Cường Ba cần phải để các bên dung hòa, khiến đội ngũ này trở thành một thể hoàn 
chỉnh thống nhất, chứ không vì một vài mâu thuẫn xung đột nhỏ mà dẫn đến rạn nứt tình cảm. 


Trương Lập kiểm tra xong thiết bị máy móc, chuẩn bị mang theo một số dụng cụ mới trở lại U 
Minh hà. Về mặt trợ thủ, ngoài pháp sư Á La ra, Lữ Cánh Nam giới thiệu thêm pháp sư Tháp 
Tây. Nghĩ phía tôn giáo cũng cần phải tìm hiểu một cách toàn diện về Cánh cửa Địa ngục, Trác 
Mộc Cường Ba liền gật đầu đồng ý. Lần này bọn Trương Lập còn mang theo một số thiết bị 
định vị, Lữ Cánh Nam nói có thể sử dụng máy bay trực thăng, thả đồ đạc cần thiết xuống khu 
vực gần Cánh cửa Địa ngục. Như vậy thì dù máy bay trực thăng có bị vệ tinh theo dõi giám sát, 
đối phương cũng không thể nào tìm ra vị trí cụ thể của Cánh cửa Địa ngục. 


Mẫu vật giáo sư Phương Tân nhờ các chuyên gia kiểm nghiệm cũng đã có thông tin phản hồi. 
Thứ đầu tiên có kết quả là con tằm ngọc. Một chuyên gia giám thưởng châu báu vừa nhìn đã 
nhận ra ngay đó không phải tằm ngọc bình thường, mà là một con côn trùng sống hóa thạch. 
Thông thường, loại đá quý này thuộc dòng đá opal, tuổi ước chừng cũng phải trên trăm triệu 
năm. Trải qua những biến thiên địa chất đặc thù, dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp, tinh thể silic 
dần dần thay thế hình thái sinh học vốn có của động hoặc thực vật, chuyển hóa thành loại bảo 
thạch có độ cứng từ 6.5 đến 7.0 4, thường thấy nhiều trong những khu rừng nguyên sinh ở Việt 
Nam, Muanmar. Loại tinh thể hóa thạch được gọi là “thụ hóa ngọc” này được liệt vào danh mục 
những bảo thạch cực phẩm cũng mới chỉ một hai chục năm gần đây mà thôi. 


Hai ngày sau, báo cáo chất lượng không khí được gửi đến. Chất lượng mẫu không khí bọn Trác 
Mộc Cường Ba mang về rất tốt, thậm chí có thể nói là còn hơn cả tốt, hoàn toàn thích hợp để 
con người hít thở, không hề có bất cứ tạp chất độc hại nào. 


Lại hai ngày nữa, báo cáo hóa nghiệm về thành phần nước cũng đã có, sắc độ, độ cứng, tổng số 
quần thể vi sinh vật, các loại nguyên tố hóa học... Tổng cộng mấy chục nội dung hoàn toàn phù 
hợp với tiêu chuẩn nước uống được, hơn nữa hàm lượng ozone trong nước còn cao hơn cả nước 
khoáng thiên nhiên được tăng thêm oxy hoạt tính; khả năng điện giải cao hơn nước ion rất 
nhiều; hoạt tính của phân tử nước cũng cao hơn nước nhiễm từ ở trạng thái tĩnh, hơn nữa thành 
phần còn tương đối ổn định, có thể giữ được một thời gian dài không bị ảnh hưởng bởi môi 
trường bên ngoài. Nghe giáo sư nói, nghiên cứu viên kiểm tra mẫu nước ngầm đó sau khi kiểm 
định còn nêu đề xuất lập kế hoạch hợp tác khai thác bán làm nước uống đóng chai, bảo rằng 
loại nước này còn tốt hơn vô số các loại nước khoáng, nước tinh khiết, nước sinh thái gì đó hiện 
đang bán trên thị trường không biết bao nhiêu lần. 


Một tuần sau, giáo sư Phương Tân nhận được báo cáo hóa nghiệm của mẫu nham thạch. Theo 
các phân tích, đó là khoáng chất rhụolite, xác định tuổi đá phải phân tích đồng vị tinh thể 
zirconium cụ thể. Nhưng tuổi của mẫu vật ít nhất cũng phải mấy trăm triệu năm rồi, nói không 
chừng còn vượt qua cả vách đá hoa cương phiến ma 5 ở khu vực phía Đông tỉnh Hà Bắc Trung 
Quốc để trở thành loại đá có tuổi đời xa xưa nhất của Trung Quốc. Độ cứng theo thang Knoop 
là 23, độ cứng theo thang Mohs là 7.8, chẳng trách hôm đó Trương Lập phải rất vất vả mới đục 
ra được; tủ trọng 4.6 - 4.71, tỉ lệ chiết xạ 1.93 đến 2.01, nhiệt độ nóng chảy 2550 độ celcius. 


Trang 1.479/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nước bóng màu mỡ, mật độ 5.8/ cm2, có chứa các chất hóa học như zirconium, titanium, 
silicon... 


Lại thêm mấy ngày nữa, kết quả phân tích thứ cát mịn Nhạc Dương lấy trong khoang thuyền 
cũng được gửi về. Theo báo cáo hiển thị, thành phần tách ra gồm có cát, đất sét, xác vi sinh vật. 
Trong đó, chất cát rất mịn, đường kính hạt cát chỉ từ 0.15 đến 0.25mm, thành phần chủ yếu 
vẫn là silicon dioxide, chỉ có điều hàm lượng clo và các tạp chất khác tương đối nhiều. Chất đất 
chủ vếu là đất sét, đã được gửi tới tổ nghiên cứu trường Đại học Địa chất Trung Quốc để phân 
tích, thành phần cụ thể phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được. 


Mấy người bọn Trương Lập cũng đã trở về. Từ báo cáo hàng ngày của họ, Trác Mộc Cường Ba 
đã biết tính năng chống va chạm, phòng chấn động của con thuyền này thực sự là không thể 
nào tốt hơn được nữa. Dù với trình độ khoa học kỹ thuật của ngày nay, cũng chưa chắc đã có 
thể làm ra được một con thuyền bền chắc như vậy. Nhờ cố gắng của Trương Lập, rất nhiều 
trang thiết bị hạng nặng đã được lắp đặt cố định xong xuôi, chỉ cần đợi các thành viên mới kết 
thúc đợt huấn luyện đặc biệt là có thể xuất phát được. 


Nhưng còn một điểm khiến mọi người phân vân, đó là về vật liệu làm thuyền... Khung thuyền và 
lớp da bọc là gì - từ đó đến giờ vẫn chưa có kết quả. Giáo sư Phương Tân đã mấy lần liên lạc 
thúc giục, nhưng câu trả lời chỉ là: “Đang phân tích, đừng nôn nóng.” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa, nhưng tình thế đã không cho phép 
gã làm vậu. Các thành viên còn lại còn nôn nóng hơn cả gã. Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và 
pháp sư Tháp Tây đều lo lắng để lâu sẽ phát sinh biến cố, giờ đâu người đông miệng lắm, nếu 
tin tức bị lộ ra ngoài, đối thủ của họ rất có khả năng sẽ vượt lên đến Shangri-la trước một bước. 
Bọn Vương Hựu và Sean cũng hết sức nôn nóng, giống hệt như Trác Mộc Cường Ba lúc vừa 
hoàn thành đọt huấn luyện đặc biệt chuẩn bị lên đường sang châu Mỹ vậu. Ai nấu đều cho rằng 
mình đã đạt tới trình độ xưa nay chưa từng có, trong lòng tràn đầy tự tin muốn thử xem thân thủ 
mình thế nào một phen. Trương Lập và Nhạc Dương cũng đã hoàn thành công tác lắp đặt và cải 
tạo trang thiết bị cần dùng. Tuy Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chưa có tiến triển gì mang 
tính đột phá trong nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhưng dường như trong khoảng thời gian ngắn ngủi 
ấu, tất cả những việc cần chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn đợi ngày xuất phát nữa mà thôi. 


Cuối cùng, một vấn đề tương đối nghiêm trọng đã nảy sinh. Thân thể Trác Mộc Cường Ba xuất 
hiện hiện tượng dị thường. Đường Mẫn phát hiện ra đầu tiên. Lưng Trác Mộc Cường Ba xuất 
hiện những chấm đỏ như đầu mũi kim. Mới đầu Đường Mẫn không hề chú ú, nhưng về sau các 
chấm đỏ li ti mỗi lúc một dàu đặc, mỗi lúc một rõ hơn, hứa hẹn sẽ biến thành từng mảng da lốm 
đốm. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không cảm thấy có gì khác lạ. Đường Mẫn vội báo chuyện nàu 
với pháp sư Á La. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây liền vội tới xem xét bệnh tình của gã. 
Cuối cùng, hai vị pháp sư nhất trí cho rằng, không thể chản chừ thêm được nữa, cần phải lập 
tức lên đường ngay. Để nghị nàu được 75% đội viên tán thành. Vậy là, trước khi nhận được báo 
cáo về chất liệu làm thân và khung thuyền, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. 


Thời gian khởi hành tới Mặc Thoát đã được ấn định. Trước đó một hôm, Trác Mộc Cường Ba 
tập trung toàn bộ thành viên của đội về sân tập. Đưa mắt nhìn những gương mặt không hề quen 
thuộc ấu, gã chợt thấy nhói đau trong lòng: “Những người này, có thể nói là hoàn toàn không 
hề có quan hệ gì với mình, rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến họ không sợ cái chết, ngang nhiên 
khiêu chiến với Tử thần như thế? ” Gã hạ giọng hỏi Nhạc Dương: “Họ thực sự có thể xuất phát 


Trang 1.480/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi chứ? Không có vấn đề gì chứ? ” 


Nhạc Dương gật đầu nói: “Yên tâm đi Cường Ba thiếu gia, họ đều được huấn luyện đặc biệt rồi 
mà. ” 

Trác Mộc Cường Ba đứng trên một bệ đá lớn, hỏi mọi người một lần cuối cùng: “Ngày mai, 
chúng ta sẽ xuất phát! Bây giờ, tôi sẽ nhắc lại với mọi người một lần cuối cùng, chúng ta không 
phải đi mạo hiểm, bởi vì hai chữ “mạo hiểm” này thực sự quá nhẹ để hình dung những gì chúng 
ta sắp phải đối mặt trong thời gian tới đâu. Chúng ta đang tuyên chiến với Tử thần, chúng ta 
phải hoàn thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành, chúng ta khiêu chiến với cực hạn trong 
những cực hạn. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu cuộc chiến nàu, ngoại trừ cái chết ra, sau này còn 
gặp phải gì nữa, không ai có thể khẳng định được. Có điều, cái chết, chắc chắn là điều chúng ta 
sẽ phải đối mặt. Tôi không thể đảm bảo gì với mọi người, vì vậu, tôi hụ vọng mọi người có thể 
nghĩ cho thật cần trọng kỹ càng. Chúng ta không có đường nào để lui nữa đâu, một khi con 
thuyền tiến vào trong bóng đêm, chúng ta sẽ phải trực tiếp đối diện với Tử thần. Vì vậu, mong 
rằng mọi người hãy đặt cuộc sống sau này của mình, và niềm khao khát hướng về thánh địa lên 
bàn cân để lựa chọn đil Có lẽ, đâu sẽ là lần lựa chọn cuối cùng trong đời các bạn đól Các bạn, 
tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư không vụ lợi của mọi người, đồng thời cũng khâm phục tự 
đáy lòng trước sự kiên trì và cố chấp của các bạn. Không phải tôi đang dọa nạt gì các bạn, tôi 
chỉ không hụ vọng nhìn thấy những sự hụ sinh vô vị, nếu mọi người vẫn còn một chút gì đó lưu 
luuến với cuộc đời này, vì người nhà, vì bạn bè của mình, xin hãy từ bỏ đi, đây là cơ hội cuối 
cùng của các bạn đó.” 


Phía dưới chìm vào tĩnh lặng, cơn gió trong nắng không ngờ vẫn hơi lành lạnh. Vương Hựu lớn 
tiếng hồi đáp: “Từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi đâu, tôi đã có lựa chọn của mình rồi, bất kể là 
quá khứ, hiện tại hay tương lai, đâu cũng là lựa chọn mà tôi không hề hối hận! ” 


Lời anh ta vừa dứt, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đều cùng một điệu bộ khẳng 
khái vì nghĩa, ý chí sục sôi. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nổi thi hứng, ngâm luôn một bài thơ: “Tôi 
không muốn sống mãi ở bình nguyên cuộc đời/ dẫu rằng bình nguyên rất bằng phẳng và không 
hiểm nguy/ nhưng lại không có niềm kích động khi trèo lên núi cao/ tôi không muốn dật dờ mãi 
trong vũng nước tù của cuộc sống/ dẫu rằng nước tù rất bình lặng lại chẳng có đá ngâm/ nhưng 
thiếu đi niềm hăng say lúc chinh phục biển khơi⁄ ngày ngày giờ giờ/ tôi mãi luôn trốn chạy/ 
trốn chạy tình yêu bình thường lặng lẽ/ trốn chạy hạnh phúc giả tạo lặp đi lặp lại/ trốn chạy 
vòng tau ấm áp đầy cạm bẫu/ trốn chạy những ánh mắt thương hại hiểm trá khôn lường/ để 
trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi/ khát vọng vượt qua dãy núi cao trong thắm tâm hồn/ đi 
xem phong thái của người bên kia rặng núi/ để trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi/ theo đuổi 
giấc mơ vượt qua hải dương mộng tưởng/ để xem những cánh buồm mây dập dờn bờ bên kia/ 
để thực hiện lời thể của bản năng/ để đời tôi từ đây trở nên chân thực/ tôi thực sự cảm nhận 
được đớn đau/ vì ngọn lửa thần thánh nơi xa xăm đang đốt cháy/ tôi thực sự cảm thấy hụt 
hãng/ vì những gì trước mắt không như trong tưởng tượng/ nhưng tôi không muốn ngoảnh đầu/ 
bởi vì tôi đã được nếm trải/ niềm vui của con sói bị thương liếm lên vết thương tanh máu của 
mình.” 


Nghe xong bài thơ, Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi cảm thấu khâm phục nhà nhiếp ảnh 
kiêm thám hiểm hào hoa phong nhã này, bèn cất tiếng hỏi: “Cậu viết à? ” 


Mạnh Hạo Nhiên đưa tay đấu gọng kính trên sống mũi, lắc đầu nói: “Hình như là của một ông 


Trang 1.481/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hiệu trưởng trường nào đấy viết. ” 
Lúc này, Lữ Cánh Nam giao cho Trác Mộc Cường Ba một xấp hồ sơ, nói: “Cái nàu anh giữ đi.” 
“Gì vậy? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Xấp hồ sơ này là giấu miễn trách nhiệm, tất cả mọi người đã kú tên vào rồi. 
Trong các phong bì này đều là di chúc cả đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Trước đây chúng ta có làm vậy đâu? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Vương Hựu đề nghị đấy, rất chuyên nghiệp, tôi kiến nghị cậu cũng 
nên ký một cái đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng dễ 
ăn nói hơn mà. Thứ này giao cho người nào không đi bảo quản, trước đây tôi ký suốt rồi, đây đã 
là tờ di chúc thứ bảy của tôi rồi đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba cầm túi hồ sơ, hỏi: “Mọi người viết cả rồi à? ” Gã nhìn qua cái túi nụlon, rồi 
ngạc nhiên nói tiếp: “Ua? Mẫn Mẫn cũng viết à? Viết lúc nào thế? ” 


Đường Mẫn vội cuống lên nói: “Không được xeml ” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: “Được rồi, trở về rồi xem sau vậy.” Đường Mẫn lại nói: “Về cũng 
không được xeml ” Trác Mộc Cường Ba hơi ngập ngừng, Đường Mẫn đã nắm lấy bàn tay gã, 
nói với giọng khẩn cầu: “Đừng xem, có được không? ” Đến như vậy, Trác Mộc Cường Ba chỉ 
còn nước gật đầu đáp ứng. 


Lữ Cánh Nam nói: “Anh cũng kú một tờ đi.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi không ký, chúng ta nhất định sẽ trở về bình an, mấy thứ này giao 


cả cho thầy giáo bảo quản thôi nhỉ.” Nghĩ tới giáo sư Phương Tân, thần sắc gã không khỏi có 
đôi phần ảm đạm. 


Nhạc Dương và Trương Lập ở bên cạnh nói: “Ủng hộ Cường Ba thiếu gia, chúng tôi cũng không 
viết! ” 


“Tại sao các cậu không viết? ” 


Nhạc Dương nói: “Chúng ta nhất định trở về được.” Gương mặt trẻ trung của anh đón ánh mặt 
trời, hiện lên một nụ cười rạng rỡ. 


Trương Lập nói: “Cả cậu ta còn không viết, tôi viết làm gì chứ.” 


Triệu Trang Sinh và Lý Hồng cười hì hì vỗ vỗ lên đầu Nhạc Dương, nói: “Nhìn cậu kìa, vẫn tự 
tin hệt như hồi xưa.” 


Nhạc Dương nói: “Đi đi đi, đừng tưởng các cậu tham gia huấn luyện được mấy ngày là đã đạt 
được trình độ như tôi rồi đấy nhé, vẫn còn kém xa lắm...” 


“Oi chà chà, nói phét vừa vừa thôi... ” 


“Không tin hả? Không tin chúng ta so tài xem? ” “So tài thì so tài, ai sợ ai chứ? ” “So thế nào 
đây? ” “Ra đây, ra đâu, ra bên kia. ” 


Trang 1.482/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tối hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba không sao ngủ được. Mẫn Mẫn lấy ngón tay vạch những 
đường tròn trên ngực gã. Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài nói: “Mẫn Mẫn, sao em vẫn chưa 
ngủ? ” 


Đường Mẫn đáp: “Làm sao ngủ được, chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Ừ, tuy đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hễ nghĩ đến ngày mai sẽ 
xuất phát là lại không sao ngủ được. Lần này, chúng ta nhất định có thể tìm được Bạc Ba La 
thần miếu, anh có một dự cảm rất mạnh mẽ.” 


Đường Mẫn ép người sát vào ngực Trác Mộc Cường Ba, nói: “Ưm, chúng ta chữa khỏi vết 
thương trên mình anh, rồi sẽ đi Croatia.” 


Trác Mộc Cường Ba cố ý làm bộ quên mất: “Đi Croatia à? Đi làm gì nhỉ? ” 


Đường Mẫn vùng vằng nói: “Anh đã hứa với người ta là sẽ đến đó mua một hòn đảo mà? Hứ, 
anh chẳng nhớ gì hết cả, chỉ dụ cho em vui lúc ấu thôi đúng không? ” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười: “Sao lại quên được. Chúng ta đi chuyến này, không chỉ là để tìm 
Bạc Ba La thần miếu, mà quan trọng hơn, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tử kỳ lân. Mẫn Mẫn, 
em nói xem, trên thế gian này phải chăng thực sự có cái gọi là duyên phận? Chuyện anh nhìn 
thấy tấm ảnh Tử kỳ lân ấy, cơ hồ vừa mới xảy ra hôm qua thôi vậy. Thoát cái đã hai năm rồi, 
nếu không có tấm ảnh đó, làm sao anh quen được em chứ.” 


“Ưm.” Đường Mẫn dường như cũng đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở hai người mới 
quen nhau, vùi đầu thật sâu vào bờ ngực rộng rãi của Trác Mộc Cường Ba. 


Biệt lụ 


Sáng hôm sau, một buổi sớm rực rỡ ánh mặt trời tươi đẹp, đám đội viên cũ như Trác Mộc 
Cường Ba, Đường Mẫn, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc 
Dương, Ba Tang tụ tập cả trong phòng giáo sư Phương Tân, chào tạm biệt ông trước khi lên 
đường. 


Một vạt nắng chiếu qua cửa số, làm phòng khách sáng bừng lên lạ thường. Giáo sư nắm chặt tau 
từng người một, nhất thời cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng, không ai biết nên nói gì cho thích 
hợp. Mọi người đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, nếu không phải tình trạng sức khỏe của giáo 
sư Phương Tân thực sự không thể mạo hiểm được nữa, hay vì tính mạng của Trác Mộc Cường 
Ba chỉ còn đếm được từng ngày, cả đội nhất định sẽ đợi đến khi vết thương nơi chân giáo sư 
lành hẳn rồi cùng xuất phát lên đường. Trong đội ngũ nà, ai ai cũng biết, khi mọi người đã 
chìm vào giấc ngủ, người duy nhất vẫn miệt mài tra tìm tư liệu, sắp xếp chỉnh lý dưới ánh đèn 
chẳng phải ai khác, mà chính là vị giáo sư già cao tuổi nhất đội này; khi tất cả đều ngơi nghỉ, 
người duụ nhất vẫn bận bịu trao đổi với các chuyên gia, không ngừng lên mạng, không ngừng 
nói chuyện, chẳng phải ai khác mà chính là vị giáo sư có mái tóc bạc trắng ấy; khi đường tiến 
lên gặp phải hố sâu không thể vượt qua, hay gặp vấn đề hóc búa không thể giải quyết, người chỉ 
điểm bến mê, vén mây thấy mặt trời, cũng chính là vị giáo sư bác học đa tài ấu. Ai nấy đều biết 
kiến thức quảng bác của giáo sư từ đâu mà có, đều thực lòng khâm phục giáo sư, cảm kích giáo 
sư, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Khi những người này còn chưa biết nhau, thầy giáo của gã 


Trang 1.483/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đã ra công gắng sức để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu rồi. Con người thầu giáo gã là như vậu, 
một khi đã làm chuyện gì, thì nhất định sẽ dồn hết trăm phần trăm tâm sức vào đó, cho dù gãu 
cả chân phải ngồi xe lăn, ông cũng chưa từng ngừng công việc lại. Nếu nói thầy giáo gã là người 
trả giá nhiều nhất cho chuyến đi tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu này, đảm bảo không một ai ở 
đây dám lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng, giờ đâu, khi thực sự xuất phát lên đường, giáo sư 
Phương Tân lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn như một bậc trưởng bối hiển từ, nhìn đám trẻ sắp 
phải lên đường đi xa của mình, mỉm cười với từng thành viên một. 


Nhạc Dương là người đầu tiên bước lên. Anh nắm tay giáo sư nói: “Giáo sư, cám ơn bác.” 
“Hả? Cám ơn gì tôi? ” Giáo sư Phương Tân mỉm cười hỏi. 


Nhạc Dương nói: “Bác đã dạy cháu rất nhiều điều, những điều mà cả đời này cháu cũng không 
dùng hết, vì vậu, cám ơn bác...” Nói tới đây, giọng anh cũng không khỏi hơi nghèn nghẹn. 


Trương Lập ngắt lời: “Được rồi, có phải trẻ con đâu, nói một hai câu từ biệt cũng không nói 
được nữa, mà chúng ta có đi lâu lắc gì đâu, nói không chừng một hai tuần là đã xong xuôi rồi, 
loáng cái là về ngay thôi ấu mà. Bác nói có phải không ạ, giáo sư? ” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười, nói: “Tất nhiên rồi, hụ vọng mọi người mã đáo thành công.” 


Trương Lập lại nói: “Còn nữa, việc ấu... sau khi chúng cháu xuất phát, giáo sư giúp cháu lưu ú 
một chút. ” 


Giáo sư Phương Tân ngập ngừng nói: “Cậu nói chuyện gì? À... tôi biết rồi! ” Trương Lập ghé 
miệng sát tai giáo sư Phương Tân thì thầm: “Giáo sư cũng biết mà, đi chung với Cường Ba thiếu 
gia, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, bác xem...” 


Giáo sư Phương Tân cười hì hì nói: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Chuyện ấy thì cứ để giáo sư này giúp cậu 
tham khảo xem sao. Có điều, tôi chỉ nghiên cứu chó thôi, về phương diện thẩm mỹ đã lạc hậu 
nhiều lắm rồi, đến lúc đó nếu không được như kỳ vọng của cậu thì đừng trách tôi đấy nhé, ha 
ha.” Giáo sư Phương Tân ngưng cười, vỗ vỗ lên cánh tay Trương Lập, gật đầu nói: “Anh bạn 
trẻ, nên suy nghĩ đi, coi như là vì mẹ cậu... ” 


Nhắc đến mẹ, Trương Lập liền nhớ đến lúc rời nhà, mẹ anh đứng trước cửa, chỉnh lại cổ áo cho 
anh, đích thân cầm ba lô đeo lên lưng cho anh, rồi xoa xoa đầu, phủi đám bụi bám trên vạt áo 
trên tay áo, rồi sau đó mới hài lòng nhìn đứa con trai cao lớn đứng trước mặt bà... Tất cả hệt 
như hồi anh còn nhỏ. 


“Mẹ ơi, con đi đâu.” 


Mẹ anh gật gật đầu, nụ cười mãn ý hiển hòa ấy, vĩnh viễn là nụ cười đẹp nhất trong lòng Trương 
Lập. Anh đếm số bước chân, khi tới bước thứ hai mươi, tiếng gọi quen thuộc của mẹ lại vang lên 
sau lưng: “Con à, đi sớm về sớm nhé! ” Chính là tiếng gọi này, đã cùng anh lớn lên từ thuở ấu 
thơ, bất kể là trong thời điểm nào, cũng khiến lòng anh ngập tràn trong ấm áp. Hai mươi bước, 
xưa nay chưa bao giờ hơn cũng chưa bao giờ kém một bước. Lần nào anh cũng có chút mong 
chờ, lại cũng có chút không nỡ nghe thấy tiếng gọi đó, để rồi lập tức cao giọng đáp lời: “Con 
biết rồi mẹtl ” Trong lòng đã thầm tự thể với lòng: “Mẹ ơi, lần này là lần cuối cùng, sau này con 
sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa, con trai mẹ nhất định sẽ tìm được một cô dâu tốt, chúng ta 
mua một căn nhà lớn trong thành phố... ” 


Trang 1.484/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghĩ tới đâu, Trương Lập ngước lên, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của giáo sư Phương Tân, chợt 
có cảm giác như nhìn thấu mẹ mình, sống mũi cay cau, không tự chủ được mà ngoảnh đầu bước 
đi, tới đứng bên cạnh Nhạc Dương. 


Ba Tang là người thứ ba bắt tau giáo sư Phương Tân. Anh ta nhìn ông một hồi thật lâu, nét mặt 
từ từ giãn ra một chút: “Ong là một dũng sĩ, giáo sư ạ.” 


Giáo sư Phương Tân cũng bóp tay thật chặt, nhìn chằm chằm vào Ba Tang, nói: “Anh, phải bảo 
vệ cho bọn họi ” 


Ba Tang thoáng ngần ngừ, rồi gật đầu nhận lời. Anh ta nhận ra, bàn tau ông già này vì dùng sức 
quá độ đã khe khẽ run lên, ông đang khẩn cầu, hay là đang cảnh cáo vậy? Giáo sư Phương Tân 
đã thu ánh mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấu tay Ba Tang, nhìn thẳng vào vạt áo anh ta, 
nói: “Đừng quên những gì cậu đã hứa với anh trai mình! ” Ba Tang hơi run run trong thoáng 
chốc, rồi mau chóng gật đầu trịnh trọng. Khi ấy giáo sư mới gật đầu buông tav ra. Ba Tang quay 
người vỗ mạnh lên vai Trác Mộc Cường Ba, không nói tiếng nào. Đường Mẫn hai mắt đỏ lựng 
bước đến trước mặt giáo sư Phương Tân. Chỉ thấy ông nở một nụ cười thân thiết nói: “Lần nàu 
lên đường, cháu phải chăm sóc Cường Ba cho tốt đấy, cậu ấy tính tình thô lễ, làm chuyện gì 
cũng không tỉ mỉ tinh tế, rất dễ bị thương, nhưng có nhân viên y tế như cháu đi theo thì bác yên 
tâm nhiều rồi.” 


Đường Mẫn vòng tau ôm lấy cổ giáo sư, nghẹn ngào nức nở. Giáo sư khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng 
cô, nói: “Cháu mãi vẫn không sửa được cái tật xấu nhỏ này, không được khóc, mà nào có phải 
là đi lâu gì đâu, lúc về còn nhớ đến đây thăm bác là được rồi.” 


Từng giọt từng giọt nước mắt lớn lăn trên gò má, Đường Mẫn nói: “Đều tại cháu không tốt, nếu 
không phải hồi trước vừa mới gặp đã nói sức khỏe bác không tốt, giáo sư... giáo sư cũng 
không... hu hu hu.” 


Giáo sư Phương Tân nhớ lại hồi đầu khi mình và Đường Mẫn tranh chấp chuyện ai với ai đi tìm 
kiếm Bạc Ba La thần miếu, không khỏi nở một nụ cười thoải mái, nói: “Con bé ngốc này, cháu 
còn nhớ chuyện ấy cơ à? Ha ha.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Lão Phương này, chúng ta già rồi, không cần phải ôm ôm ấp ấp 
làm gì. Tôi chỉ hụ vọng lúc chúng tôi trở về, anh đã bình phục khỏe mạnh, tới lúc ấy cả bọn lại đi 
leo núi tuyết thêm chuyến nữa.” 


Giáo sư Phương Tân cười hà hà nói: “Được thôi! ” Nói đoạn, ông lại nắm tay đội trưởng Hồ 
Dương nói: “Kinh nghiệm dã ngoại của anh rất phong phú, có anh là tôi yên tâm lắm rồi.” 


Đội trưởng Hồ Dương cười phá lên, đôi bàn tau kiên định mà mạnh mẽ. 


Pháp sư Á La không bắt tay với giáo sư, chỉ chắp hai bàn tay trước ngực niệm một câu kệ: “Vạn 
pháp do duyên sinh, tùy duyên tức là phúc.” 

Giáo sư Phương Tân hân hoan lĩnh ngộ, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tôi biết, tòa thần miếu này 
có ý nghĩa hết sức to lớn đối với người thuộc giới tôn giáo các vị, nhưng tôi vẫn phải hỏi pháp sư 
một câu. Các vị dốc toàn lực vào cuộc tìm kiếm này, thực sự chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo thôi sao? 
Hay là... ” 


Trang 1.485/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La cúi người xuống, nói thì thầm bên tai giáo sư Phương Tân bằng giọng còn nhỏ 
hơn lúc nãy. Giáo sư sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, ngước lên nhìn pháp sư Ä La hỏi: “Thật 
không vậy? ” 


Pháp sư Á La nghiêm nghị gật đầu. Giáo sư Phương Tân khi ấy mới dãn hai hàng lông mày ra, 
mỉm cười nói: “Tốt, vậy thì tốt lắm.” 


Giọng pháp sư Á La rất khẽ, đến Nhạc Dương vểnh cả tai lên mà cũng không nghe thấy gì. Sau 
đó anh chàng đã rất nhiều lần hỏi dò pháp sư Á La xem rốt cuộc ông đã nói gì với giáo sư, 
nhưng pháp sư trước sau vẫn không trả lời. 


Lữ Cánh Nam cũng không bắt tay giáo sư, mà đứng chụm hai chân vào nhau, thực hiện nghi 
thức chào theo đúng kiểu nhà binh. Giáo sư Phương Tân nói: “Cô là sĩ quan huấn luyện của họ, 
có cô ở trong nhóm, đội ngũ này mới có kở luật được. Còn mấy thành phần gàn bướng cá biệt, 
đành phiền cô tốn công tốn sức thêm nữa vậy.” Nói đoạn, ông đánh mắt liếc sang phía Trác 
Mộc Cường Ba, khe khẽ lắc đầu. 


Lữ Cánh Nam nói: “Hai năm nay tôi đã nghe theo đề nghị của giáo sư mà tiến hành quản lú tùu 
theo tính tình từng người, làm gì còn kở luật gì nữa chứ. Muốn nói đến kỷ luật, thì phải xem vị 
tân đội trưởng của chúng ta quản lý thế nào thôi.” Nói đoạn, cô liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba 
một cái đầu thâm Úú. Tất cả mọi người đã đứng cạnh cửa, chỉ còn lại mình Trác Mộc Cường Ba. 
Gã vẫn đờ ra, lắng lặng nhìn thật kỹ ông già ấy, bậc tiền bối ấy. Vẳng trán ông đã hằn lên đầu 
những nếp nhăn, gọng kính để lại một vết hằn sâu trên sống mũi, hốc mắt hõm sâu vào khiến 
đôi mắt ông trở nên nhỏ và hẹp dài. Đôi mắt ấu, đôi mắt ấy cũng đã bị một tầng mờ đục phủ 
lên, dường như không còn được sáng rực đầy thần thái như xưa nữa. Đây chính là thầy giáo của 
gã, người thầy đã nắm tay chỉ bảo cho gã hiểu biết về động vật họ chó, người thầy đã thay đổi 
cả cuộc đời gã. Có lúc Trác Mộc Cường Ba cũng không thể phân biệt rõ ràng, đây rốt cuộc là 
thầu giáo hay là cha mình nữa. Chỉ khi gã thực sự bình tâm lại, dùng trái tim mình để quan sát 
trong khoảnh khắc biệt lụ này, gã mới đột nhiên phát hiện ra, ông, đã già rồi. 


Giáo sư Phương Tân vẫy tay gọi Trác Mộc Cường Ba bước tới bên cạnh mình. Gã lê bước tới 
trước mặt ông, quù một chân xuống như các kụ sĩ thời Trung cổ, hơi ngắng đầu lên để giáo sư 
Phương Tân có thể nhìn thẳng mình. “Thầy giáo...” Nhìn gương mặt từ ái mà bình tĩnh của giáo 
sư, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên không biết nói gì nữa. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân nói: 
“Tâm ý của cậu tôi đều hiểu cả. Giữa hai chúng ta không cần phải nói gì nhiều nữa. Chỉ có điều, 
tôi muốn cậu biết một điều này.” 


“Ùm, thầy giáo, thầu nói đi, tôi nghe đâu.” Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu nhìn giáo sư. 


Giáo sư Phương Tân khẽ đặt bàn tay lên đầu Trác Mộc Cường Ba, nghiêm nghị nói: “Cường Ba 
ạ, nhớ cho kỹ, cậu là đội trưởng, cậu phải gánh vác được trách nhiệm của một người đội trưởng, 
tính mạng của tất cả các thành viên trong đội nằm cả trong tay cậu đấy, mà lần này, đường ởi 
phía trước rốt cuộc thế nào, chúng ta đều đã lường được. Tôi hụ vọng, mọi người không những 
có thể bình an tìm thấy Bạc Ba La thần miếu, mà quan trọng hơn nữa là, tất cả đều có thể bình 
an trở về! ” Giáo sư đưa mắt nhìn tất cả mọi người, rồi tiếp tục nói thêm: “Đặc biệt là, những 
người trong căn phòng này, cậu hiểu không? Bọn họ không chỉ là những thành viên trong đội 
của cậu, họ đã cùng nhau vượt qua lằn ranh của cái chết, đó là nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau và 
tinh thần hợp tác, có vậy mới thoát khỏi nanh vuốt của Tử thần được. Hơn hai năm nay, họ luôn 


Trang 1.486/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là những chiến hữu thân thiết nhất của cậu, thậm chí có thể nói, cậu và họ là những người trong 
một gia đình không chung họ cũng không sai chút nào đâu! ” 


“Nhớ kợ! ” Giáo sư Phương Tân nhấn giọng nói: “Người một nhà, có nghĩa là không một người 
nào có thể bị bỏ rơi, không một người nào có thể bị quên lãng! Cậu hiểu không? ” 


Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được một cách rõ rệt lúc giáo sư Phương Tân nói câu này, lực từ 
cánh tay truyền xuống đầu gã. Đó là một thứ áp lực, hoặc giả, là một thứ trách nhiệm. Gã kiên 
định trả lời: “Thầy giáo, tôi hiểu rồi.” 


Giáo sư Phương Tân buông tay, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được một gánh nặng. Sau 
đó, ông lấy ra một chùm chìa khóa, tháo con dao Thụy Sĩ bằng thép ròng, trịnh trọng trao cho 
Trác Mộc Cường Ba: “Lần này tôi không thể cùng ởi với cậu, thứ này cậu hãy mang theo bên 
mình đi, đừng coi thường nó cũ kỹ, lúc nào đấy có khi lại dùng được cũng không chừng đó.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa hai tay nhận lấy món quà. Gã biết, địa vị của con dao gấp Thụy Sĩ nàu 
trong lòng giáo sư Phương Tân cũng chẳng khác nào thanh kiếm đồng bảo vật gia truyền nhà gã 
là mấy. Đây là món quà quú giá nhất mà cha giáo sư đã tặng cho khi ông còn nhỏ. Hơn năm 
mươi năm nay, nó vẫn luôn là vật bất lụ thân của ông. Trong những câu chuyện của ông, giáo sư 
đã không biết bao nhiêu lần nhờ vào con dao nhỏ ấu mà sống sót trong những cảnh ngộ tột 
cùng nguy hiểm. Hiện giờ, ông đã giao con dao nhỏ ấu cho gã. Trác Mộc Cường Ba ý thức được 
một cách rõ ràng, thầu giáo không chỉ trao cho gã một con dao gấp nhỏ của Thụy Sĩ, mà ông 
còn hụ vọng, qua con dao nhỏ ấy, có thể truyền cho gã tinh thần tìm tòi cùng với dũng khí của 
mình nữa. 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào giáo sư Phương Tân. Giáo sư 
Phương Tân cũng nhìn gã, mỉm cười, những nếp nhăn hằn sâu bởi năm tháng chất đầy lên 
gương mặt già nua, nét sương điểm trên mái tóc dần lan từ hai bên tai ra khắp đầu. Ông già nàu 
cũng hiểu rất rõ, thời gian sẽ mang đi tất cả, dẫu rằng vết thương ở chân mình có hoàn toàn hồi 
phục, ông cũng không thể nào leo núi tuyết, băng qua sa mạc, qua thảo nguyên như trước đâu 
được nữa. Nhưng hành trình mạo hiểm thì vẫn phải tiếp tục. Cường Ba à, nhờ cậu mang theo 
ánh mắt của tôi đi ngắm nhìn, đi quan sát thế giới lạ lẫm hoàn toàn mới mẻ ấy, cặp mắt giáo sư 
như truyền tới Trác Mộc Cường Ba một thông điệp như thế. 


Trác Mộc Cường Ba cố nén tâm trạng kích động, cầm tập hồ sơ lên đặt vào tay giáo sư Phương 
Tân, nói: “Thầy giáo, đây là giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm và di chúc của mọi người, tạm 
thời nhờ thầy bảo quản giúp.” 


Giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: “Được, tôi mong sẽ không bao giờ phải mở nó ra.” Ông 
ngước nhìn ra ngoài cửa số, từ đâu đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi tuyết xa 
xa. Đỉnh núi trắng xóa lặng lẽ cúi nhìn chúng sinh trên mặt đất. Chỉ nghe giáo sư lại nói: “Thiết 
tưởng, khi hoa sen tuyết nở, chắc mọi người cũng trở về rồi nhỉ? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: “Đúng vậy, khi hoa sen tuyết nở, chúng tôi nhất định sẽ trở 
về.” Hai người cùng mỉm cười, họ đã có một lời ước định. Giáo sư nói: “Được rồi, mau đi đi, xe 
đang đợi mọi người đấy! ” 


Trác Mộc Cường Ba đứng lên, nhìn chăm chú thầy giáo của mình một lần cuối cùng. Cố nén 
cảm giác chua xót đang dâng trào lên trong tâm khảẩm, gã nói: “Vậy thì, chúng tôi đi đây, thầy 


Trang 1.487/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giáo.” Nói đoạn, gã liền sải chân bước những bước dài, kiên định, đầu quyết tâm, đầu không 
ngoảnh lại. 


“Chúng tôi đi đâu, giáo sư.” 

“Đi đây, lão Phương, đợi tin tức tết lành của bọn tôi nhé.” 
“Chúng tôi sẽ trở về ngay thôi... ” 

“Cháu đi đâu, giáo sư... ” 

“Cháu đi nhé, giáo sư... ” 


Chiếc xe để lại trên mặt đường một làn khói bụi nhè nhẹ, thoắt cái đã đi rất xa. Trác Mộc 
Cường Ba quay đầu lại, vẫn lờ mờ trông thấy giáo sư Phương Tân vẫy tay trước cửa. Khoảng 
cách càng xa, thân hình gầy gò trên chiếc xe lăn ấy dường như lại càng hiện rõ lên trong tâm 
thức gã. 


Dọc đường, Trác Mộc Cường Ba không ngừng mân mê con dao nhỏ bằng thép. Mỗi vết xước 
hằn trên thân dao đều như đang kể lại những cuộc hành trình thời trai trẻ của giáo sư Phương 
Tân. Hoặc giả, đến một ngày nào đó, khi gã cũng già nua đến độ không thể bước đi được nữa, 
con dao này sẽ được nắm trong tay một người trẻ tuổi khác, để chứng kiến một cuộc hành trình 
đầy những kỳ tích khác. “Con đường chúng ta đi, không ai hay biết, những chuyện chúng ta làm, 
không người ghi chép, nhưng con dao nhỏ này, chắc là nó có thể cảm nhận được.” Gã trầm 
ngâm nghĩ vậy, đến nỗi không để ú cả đến Đường Mẫn cứ xuút xoa rủ gã cùng ngắm cảnh hai 
bên đường. 


Khi xe đến Bài Hương, phía trước đã không còn đường nữa, cả đoàn phải xuống xe. Đám khách 
ba lô ấy lại đeo hành trang trĩu nặng của mình, theo đuổi hy vọng tự do, tiến về vùng hoang 
nguyên mà nền văn minh hiện đại không thể vươn cánh tay đến. Phía trước có quá nhiều điều 
chưa biết đang đợi chờ bọn họ, thậm chí có những điều bắt họ phải trả giá bằng cả tính mạng 
mình, nhưng tất cả đều đang cười hân hoan, tiến lên không chút do dự, bởi vì họ mang theo hụ 
vọng và khát khao, vẻ đẹp trước mắt sớm đã làm lu mò, khuất lấp nỗi sợ đối với nguụ hiểm hay 
thậm chí là cái chết. 


Ngày đầu tiên, các thành viên trong đội đi một mạch không ngừng nghỉ, băng đèo vượt núi đến 
bên bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Nhìn con rồng trắng ngoằn ngoèo uốn khúc, những người mới 
lần đầu tiên trông thấy sông Nhã Lễ Tạng Bố không khỏi bồi hồi kích động, gối lên tiếng sóng 
ầm âm chìm sâu vào giấc mộng, sóng lòng cuồn cuộn dâng cao tựa dòng sông bên cạnh. Ngàu 
thứ hai, đoàn bắt đầu tiến vào con đường nhỏ cheo leo trên vách núi sát bờ sông, những thành 
viên mới chưa từng đi qua con đường trên vách núi dựng đứng như thế này, đương nhiên là 
không được thuận lợi cho lắm, mỗi lần đi đến chỗ nào hiểm yếu đều không khỏi giật mình thẳng 
thốt mất một lúc. Để bảo đảm an toàn, cả đoàn đi chậm lại một chút, nhưng trước khi trời tối 
cũng đến được chỗ hõm vào đầu tiên để nghỉ ngơi. Ba ngày tiếp sau đó trôi qua trong những 
tiếng kêu kinh hãi của các thành viên mới, tuy nhiên cũng không ai gặp phải chuyện gì nguy 
hiểm. Ngày thứ tư, họ bắt đầu tiến vào đoạn nước chảy xiết nguy hiểm nhất trên dòng sông Nhã 
Lỗ Tạng Bố, xưa nay chưa từng có người vượt qua được. Nhạc Dương thu hồi lại các thiết bị 
giám sát đặt dọc đường từ lần trước, đồng thời tiến hành phân tích sơ qua các băng ghi hình. Tối 
ngày hôm đó, toàn thể đội viên đều an toàn qua được Đại lưu tố 7, bắt đầu đặt chân vào phạm 


Trang 1.488/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vi thôn Công Bố. Trác Mộc Cường Ba và mấy thành viên kỳ cựu bàn bạc một hồi rồi quyết định, 
vì khoảng cách quá xa, trời cũng đã tối, cả đoàn sẽ không đến thôn Công Bố nghỉ qua đêm nữa, 
mà cắm trại luôn ngoài trời, ngàu hôm sau sẽ đến thẳng Cánh cửa Địa ngục. 


Lửa trại cháy hừng hực, hắt lên đỏ hồng gương mặt các thành viên. Đội trưởng Hồ Dương và 
pháp sư Á La, pháp sư Tháp Tây ngồi bệt dưới đất, dường như đang thương nghị chuyện gì đó. 
Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh lắng nghe. Nhạc Dương thì đang tập trung sắp xếp lại các dữ liệu 
số bọn họ thu thập được, hai đồng đội cũ của anh cứ chốc chốc lại ra quấy quả làm phiền một 
lúc, nhưng cả hai anh chàng quấy rối đã nhanh chóng bị miệng lưỡi dẻo quẹo kể những sự việc 
thần bí lúc họ tới thôn Công Bố lần đầu tiên của Trương Lập thu hút. Tuy chuyện đã nghe 
không biết bao nhiêu lần từ hồi ở trại huấn luyện rồi, nhưng lúc nàu, ở giữa khung cảnh ấy, nghe 
lại Trương Lập mồm năm miệng mười, cố ý làm ra vẻ huyền hoặc như thế, cảm tưởng cũng 
khác hơn nhiều; cả mấy người bọn Vương Hựu, Lý Hồng, Trương Kiện mê mẩn lắng nghe. 
Sean ngồi giữa hai nhóm người, lúc thì nghe Trương Lập kể chuyện, lúc lại quay sang nghe mấu 
người nhóm đội trưởng Hỏ Dương thảo luận. Ba Tang không nói lời nào ngồi xổm ở một góc, 
thỉnh thoảng lại cười khẩu một cái. Trương Lập thi thoảng dè dặt liếc Ba Tang một cái, như thể 
chỉ sợ Ba Tang sẽ lật tẩy mình đang nói phét. Sự thực thì người hay pha trò trêu chọc Trương 
Lập không phải ai khác mà chính là Mẫn Mẫn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô có ánh lửa chiếu 
lên đỏ hây hâu, miệng nhoẻn cười tươi như hoa nở, thi thoảng lại xen vào một hai câu bóc mẽ 
Trương Lập, làm anh chàng hết sức luống cuống bị động. Mạnh Hạo Nhiên thì hầu như chỉ loau 
hoay hí hoáy với cái máy ảnh, nếu không thì cũng kê vật cứng lên, cắm cúi ghi chép. Mấy ngàu 
đi bộ bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố đã khiến thi hứng của nhà thơ trẻ này dâng lên ngùn ngụt, tối 
nào cũng phải ngâm thơ làm phú một hồi chán chê mới chịu thôi. 


Trác Mộc Cường Ba ngồi bên cạnh Mẫn Mẫn, nhưng gã không hề để tâm đến Trương Lập đang 
ba hoa xích tốc, ánh mắt ngước nhìn dãy núi ở phía xa, trong lòng cứ trăn trở mãi về những câu 
đố đến giờ vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. Gã hiểu rất rõ, những câu đố ấy, rất có thể sẽ trở 
thành chướng ngại lớn nhất trong hành trình lần nàu của bọn gã. Ngày nào còn chưa tìm hiểu rõ 
ràng, ngàu ấy gã vẫn chưa thể yên tâm được. 


“Cường Ba thiếu gia, anh lại đâu xem này.” Nhạc Dương vẫu tay gọi gã. 
Hành trình mờ mịt 


Trác Mộc Cường Ba bước tới chỗ Nhạc Dương. Nhạc Dương chỉ vào màn hình máy tính xách 
tau của giáo sư Phương Tân nói: “Anh xem, đây là phân tích mô phỏng của máy tính dựa trên 
số liệu thu thập được từ các thiết bị chúng ta lắp đặt trên đường, nhìn khoảng thời gian nàu mà 
xem, đường thẳng chỉ lượng nước cao nhất.” 


“Ưm? ” Trác Mộc Cường Ba nói. “Nói vậy thì mực nước dòng sông Nhã Lỗ Tạng Bố này cứ đến 
tối là sẽ dâng cao à? ” 


Nhạc Dương nói: “Tôi không nghĩ vậy đâu. Anh xem đi, Cường Ba thiếu gia, đây là số liệu của 
thiết bị giám sát số một, đâu là số hai. Từ số một đến số năm, kết quả đều hiển thị mực nước có 
dâng lên rõ rệt. Thế nhưng, anh hãy xem kỹ những số liệu thô này đi, mực nước dâng lên ở mỗi 
điểm lại khác nhau, chẳng những vậy còn có xu thế giảm dẫn nữa, đến cái số sáu, thì mực nước 
đo được gần như hoàn toàn tương đương với mực nước bình thường rồi, tiếp theo đó, từ điểm 
đặt thiết bị số bảy đến số mười ba, đều là mực nước bình thường, nhưng đến điểm thứ mười 


Trang 1.489/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bốn, anh xem...” 
Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: “Cao như vậy cơ à! ” 


Nhạc Dương gật đầu: “Đúng vậy, lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy tăng rõ rệt, gấp đôi bình 
thường. Từ điểm số mười bốn đến điểm số hai mươi bốn, mực nước lại có xu thế dân dần hạ 
xuống, đến điểm thứ hai mươi lăm thì đã trở lại bình thường, chuyện này thật bất hợp lý.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Không sai, mực nước đột nhiên tăng theo từng đoạn. Sao có thể như 
vậy được chứ? ” 


Nhạc Dương nói: “Sau khi máu tính suy diễn nhiều lần, chỉ có một tình huống có thể tạo ra hiện 
tượng nàu. ” 


“Tình huống nào? ” 


“Lượng nước tăng lên không phải do sông Nhã Lỗ Tạng Bố, mà là nước từ nơi khác chảy ra, 
thông qua thông đạo kiểu như Cánh cửa Địa ngục chảy ngược vào dòng sông, vì các cửa ra phân 
bố không đồng đều, dẫn đến hiện tượng sông Nhã Lỗ Tạng Bố đột nhiên dâng cao từng quãng 
về đêm.” 


Trác Mộc Cường Ba nghe mà không khỏi chau mày: “Sao lại như vậy được? ” 


Nhạc Dương nói: “Tuy chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng Cường Ba thiếu gia, anh thử 
nhớ lại con thuyền da trâu đó mà xem, nó bị kẹt cứng ở trên cao như thế, nếu mực nước của 
dòng sông ngầm ấy dâng lên đến độ cao đó thật, nhất định là cao hơn mực nước sông Nhã Lỗ 
Tạng Bố nhiều lắm, nên nước sông ngầm chảy ngược ra sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng không phải 
chuyện kỳ quái gì. Chỉ lạ một điều là tại sao mực nước sông ngầm lại có thể dâng lên cao đến 
thế mà thôi. À! ” Nhạc Dương đột nhiên sực tỉnh ngộ, nói: “Chẳng trách chúng ta không tìm 
thấy vết tích bị nước xâm thực trong hang ngầm. Nếu nước có thể dâng lên tận chỗ chiếc 
thuyền da, thì gần như đã ngập đầy cả hang ngầm rồi, tự nhiên là không thể nhìn thấy ngấn 
nước rồi. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nếu nói nước từ trong sông ngầm chảy ngược ra, thì nước trong sông 
ngầm từ đâu đến? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã gần như ngập kín cả đường hầm, 
trong tự nhiên có hiện tượng như vậy hay sao? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng tôi lại có một cách có thể phán đoán sơ qua xem 
suy luận của chúng ta có chính xác hau không.” 


Trác Mộc Cường Ba vọi nói: “Vậu hả? Cách gì thế? ” 


Nhạc Dương chỉ vào máy tính nói: “Anh xem này, nếu không phải tự thân mực nước của sông 
Nhã Lỗ Tạng Bố dâng lên, mà là sông ngắm đổ ngược nước vào thông qua những cửa thoát 
nước giống như Cánh cửa Địa ngục, ở gần điểm đặt thiết bị giám sát số mười bốn này chắc là 
còn có một thông đạo tương tự như lối vào Cánh cửa Địa ngục. Chỉ cần dẫn theo mấy người đi 
kiểm tra một chút, là có thể xác nhận được suy luận của chúng ta rồi.” 


Thấy Trác Mộc Cường Ba không trả lời ngay, Nhạc Dương lại nói: “Tôi chỉ cần Trương Lập và 
anh Ba Tang đi chung là được rồi. Sáng sớm mai xuất phát, thăm dò xong xuôi chúng tôi sẽ lập 


Trang 1.490/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tức trở về đội ngay.” 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, đoạn gật đầu nói: “Được rồi, nhớ giữ liên lạc, chú ý an 
toàn đấy.” Nhạc Dương vui vẻ đứng lên, tìm Trương Lập và Ba Tang bàn bạc. Trác Mộc Cường 
Ba lại gọi điện cho giáo sư Phương Tân, báo tin. Trong cả hành trình, ngày nào gã cũng liên lạc 
với giáo sư để trao đổi tin tức, càng đến gần Cánh cửa Địa ngục, thời gian hai người nói chuyện 
càng dài. Dường như ai cũng ngầm hiểu đi chuyến này không biết bao giờ mới gặp lại. Một dòng 
U Minh hà chia cách âm dương, chẳng biết ngàu nào trở về. 


Ngày hôm sau, Nhạc Dương và Trương Lập, Ba Tang rẽ xuống phía Nam, còn Trác Mộc Cường 
Ba thì dẫn theo các thành viên còn lại tiếp tục tiến lên phía Bắc. Đi được nửa đường, gã nhận 
được điện thoại của Nhạc Dương. Chỉ nghe anh chàng vui vẻ nói: “Cường Ba thiếu gia, suy luận 
được chứng thực rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cậu nói gì? Ơ đó quả nhiên cũng có thông đạo hả? ” 


Nhạc Dương đáp: “Đúng vậy, nhưng không được đánh dấu trên bản đồ, vì đây là thông đạo hình 
cái sàng, mỗi lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay thôi, nhưng số lượng rất nhiều. Chúng tôi dùng máy quay 
thò vào thăm dò, phát hiện thấy thông đạo bên trong cũng nhỏ hẹp như vậy. Đợi lát nữa trở lại 
sẽ nói kỹ hơn với anh, đằng nào thì lối vào nàu cũng không thể dùng được.” 


Đứng trên bình đài phía trên Cánh cửa Địa ngục, Mạnh Hạo Nhiên ngẩn mặt nhìn trời cao, 
ngâm nga: “Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên... S$” 


Ai nấy đều bị vẻ tráng lệ của thiên nhiên mê hoặc. Trước mắt đẹp như tiên cảnh trong tranh, lại 
tựa như thế giới hư ảo trong giấc mộng. Dải lụa bạc kia dường như đã lớn hơn một chút so với 
lần trước họ tới đây, khí thế càng thêm hào hùng gấp bội. Bọt nước bắn tung dưới vách núi như 
ngàn vạn con ngựa tung vó dồn dập lớp trước tiếp nối lớp sau, thực khiến người ta trào dâng 
cảm khái, chỉ muốn thốt lên “Hoàng hà chỉ thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. 
Q” 


Lú Hồng dè dặt hỏi pháp sư Á La lần trước đã tới qua nơi nàu: “Sao không thấy cửa nào vậu ạ? 


Pháp sư À La nhìn chằm chằm xuống dòng nước cuộn sóng dưới chân, đáp: “Ơ dưới nước đó.” 


“Hả? 7” Lụ Hồng nhìn xuống bên dưới vách đá, xoáy nước nổi lên hết đợt này đến đợt khác, chỉ 
nhìn xuống thôi cũng đủ đầu váng mắt hoa rồi. Nước chảy xiết như vậy, dẫu có ném một con 
trâu sắt xuống thì cũng lập tức bị cuốn trôi đi mất tăm mất tích chứ chắng chơi. 


Lê Định Minh nhân lúc Mạnh Hạo Nhiên nổi thi hứng, liền lấy chiếc máu ảnh SRL của anh ta đi 
chụp lia lịa. 


Mẫn Mẫn cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Một con bướm rất đẹp đậu trên vai Lê Định 
Minh thu hút khiến cô thấy lạ. Hai cánh bướm cứ chầm chậm khép mở dưới ánh mặt trời rực rỡ, 
nhưng mấy cái chân nhỏ lại bám chặt trên bờ vai Lê Định Minh, nó không bay đi lúc anh ta rung 
rung cánh tay để chụp ảnh. 


Đường Mẫn tò mò hỏi: “Anh Định Minh, con bướm này bay tới lúc nào vậu? Sao nó chẳng chịu 


bay đi gì cả thế. 


Trang 1.491/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lê Định Minh ngoái lại nhìn, mỉm cười nói: “Tôi cũng không hiểu tại sao. Từ nhỏ tôi đã rất hút 
bướm, cứ mỗi lần đi vào rừng là đều có một đàn bướm bám theo bên cạnh. Con gái tôi cũng 
vậu, lũ bạn con bé đều gọi đùa nó là công chúa bươm bướm đấy. Lần này, trước khi đi tôi đã hứa 
sẽ mang về cho nó một con bướm đẹp nhất xưa nay chưa từng thấu.” 


Lúc Lê Định Minh và Đường Mẫn nói chuyện, pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tâu nửa như vô 
tình nửa như hữu ý liếc anh ta một cái. “Người khế ước” - trong đầu cả hai vị pháp sư cùng lúc 
lóe lên ý nghĩ ấu. 


Mọi người nghỉ ngơi trên bình đài được một lát thì mấy người bọn Nhạc Dương thở hồng hộc 
chạy đến nơi. Xem xong những hình ảnh họ quay được, Trác Mộc Cường Ba báo ngay thông tin 
về cho giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân nói: “Hôm qua tôi đã thức cả đêm trưng cầu ý 
kiến một số vị chuyên gia. Họ có đưa ra lời giải thích là, nếu đường hầm nối giữa một cái hồ nào 
đó ở giữa vùng núi và sông ngầm đột nhiên thông ra, tùy theo diện tích và dung lượng nước của 
hồ có thể khiến nước sông ngầm dâng lên đột ngột, nhưng có lẽ thỉnh thoảng mới xảy ra một 
lần, không thể liên tục hằng đêm như vậy được. Nếu thiết bị giám sát của Nhạc Dương đã ghi lại 
gần nửa tháng nay mực nước vẫn duy trì dâng cao về đêm như thế, chỉ còn cách tìm nguyên 
nhân khác thôi. Không làm rõ được vấn đề nàu mà mạo hiểm tiến vào sông ngầm, mức độ nguụ 
hiểm sẽ rất cao đấu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi hiểu rồi, tối hôm nay tôi sẽ quan sát, nhưng bất luận thế nào, 
sáng sớm ngày mai chúng tôi cũng sẽ xuất phát? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Tôi biết, mọi người phải hết sức cần thận đấy.” 


Lúc mọi người đến được bình đài thì đã chập tối. Theo kế hoạch, cả bọn sẽ ở tạm dừng chân 
nghỉ một đêm cho tinh thần sung mãn, sáng sớm hôm sau đi tiếp. Trác Mộc Cường Ba tiện thể 
quan sát đoạn sông Nhã Lễ Tạng Bố xem có đúng là nước dâng lên về đêm hay không. Các 
thành viên trong đội chia nhau dựng lều bạt, Nhạc Dương, Ba Tang dẫn theo ba người mới ổi 
săn, một lúc sau đã khải hoàn trở về. Mấy người lại lụi hụi kê giá trên bình đài, mùi thịt nướng 
lan tỏa khắp nơi. 


Gió mát phất phơ, bầu trời đầy sao, dải lụa bạc dưới ánh sao tựa như khảm đầy những viên trân 
châu bảo thạch, sáng bừng lên lấp lánh; dòng sông cuồn cuộn chảy, tựa như muôn ngàn tiếng 
trống cùng thúc lên một lượt, ầm ầm như sấm động nơi chân trời. Đây đích thực là một nơi rất 
tốt để cắm trại. Cả nhóm ngồi vâu quanh đống lửa, ta xé thịt nướng, hết sức cao hứng, chốc 
chốc lại có tiếng cười đùa vui vẻ vang lên trong sơn cốc. Mạnh Hạo Nhiên lại không kìm được 
thi hứng trong lòng: “Nhân gian trên trời, mây tía cố hương, nâng ly đón gió, thấu động tâm 
hồn, mặt trời sắp lặn, tôi sẽ dùng đôi mắt mình, khắc... khắc cảnh đẹp nhân gian vào tâm khẩm. 
Đã bao giờ... đã bao giờ... điên dại như vậy! Rồng bạc trên trời chảy dưới chân tôi, gió mát trong 
khe núi cùng tôi hát xướng. AI Tôi muốn nhảy múa, tôi đã cuồng điên. Đến đây đi các bạn, cùng 
khoan khoái nhảy lên khúc oa trang 6, tận tình thỏa sức vui tươi. AI Thiên đường chốn nhân 
gian, một nơi thật kỳ diệu! AI...” Triệu Trang Sinh nhét một miếng thịt vào miệng anh ta, chặn 
cứng phần phía sau tiếng “AI ” ấy trong họng Mạnh Hạo Nhiên, đoạn nói: “Đừng có ở đó mà `a' 
mãi nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi.” Mọi người được một phen cười ồ lên. 

Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập kể mấy câu chuyện cười rồi lẳng lặng đứng lên, đến bên 
mép bình đài. Ở đâu, Ba Tang đã bị làn bụi nước mờ mờ từ thác nước bắn tóe lên thấm ướt cả 


Trang 1.492/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nửa người. “Cường Ba thiếu gia.” Ba Tang nhìn chằm chằm ngọn thác phía trước, không 
ngoảnh đầu lại gọi một tiếng. Chỗ anh ta đang đứng đã là mép vách đá dựng đứng, chỉ cần hơi 
trượt chân một chút là sẽ rơi xuống vực sâu mấy trăm mét ngay lập tức, và dòng sông chảy xiết 
dưới kia có thể cuốn trôi anh ta đi không còn tăm tích chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng Ba 
Tang vẫn đút hai tay vào túi quần, đứng yên bất động, như đã mọc rễ ở bên bờ vực sâu. 


“Ứm.” Trác Mộc Cường Ba bước lên trước, đứng song song với Ba Tang, thậm chí còn đứng sát 
mép vực hơn Ba Tang một chút, nửa mũi giàu đã giẫm lên khoảng không, nhưng vẫn vững như 
bàn thạch. Gã hơi ngắng đầu, ánh mắt vượt qua dòng thác, tầm nhìn vươn thẳng đến những vì 
sao lấp lánh ở tít chốn xa xăm. “Anh vẫn không thích ở chung với nhiều người sao? Anh xem, 
mọi người đều rất vui vẻ.” 


Ba Tang cười khẩy: “Ứm, ngày mai sống hay chết còn chưa biết, có gì đáng để vui? ” 


Trác Mộc Cường Ba thở hắt ra một tiếng, vỗ vỗ lên vai Ba Tang nói: “Ngày mai sống hay chết, 
đó là chuyện của ngày mai, ít nhất là hiện giờ bọn họ đều rất vui vẻ. Có lẽ, ở đó có hạnh phúc 
mà anh vẫn luôn muốn đi tìm đấu, tại sao anh không thử thể nghiệm một chút đi? ” 


Ba Tang ngấng đầu, chỉ thấu vâng trăng vằng vặc trên cao bỗng có mấy phần u ám, cách vầng 
trăng một quãng xa, mấy ngôi sao lưa thưa ẩn hiện. Anh ta lầm bẩm tự nói với mình: “Trăng mờ 
sao ít, không phải điểm tốt đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba kéo Ba Tang trở về ngồi quanh đống lửa. Đêm hôm đó, mọi người đều 
thỏa sức hát ca nhảy múa, Ba Tang cũng có mấy lần nở ra nụ cười không còn lạnh lẽo nữa. 


Đêm khuva, mọi người đã ngủ, Trác Mộc Cường Ba vẫn ngồi chờ bên mép bình đài. Nhạc 
Dương ở bên cạnh gã, hai người đang đợi nước sông bên dưới dâng lên. Gió đêm mạnh dần, 
càng về khuya đêm càng lạnh lẽo. Nhạc Dương xốc lại cổ áo, nói: “Cường Ba thiếu gia, hay là 
anh đi nghỉ trước đi, ngày mai còn phải dẫn mọi người chèo thuyền nữa đấy. Tôi quan sát, nếu 
có thay đổi sẽ quay phim lại, sáng sớm mai anh cũng xem được mà.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Không cần, tận mắt nhìn vẫn tốt hơn, quay phim thì chỉ quau được 
một góc, biết đâu lại bỏ sót chỗ nào cũng không chừng. Vả lại, nếu không làm rõ được vấn đẻ 
này, ngày mai làm sao tôi dám dẫn theo bao nhiêu người mới như vậy xuống nước chứ, cậu bảo 
tôi làm sao mà ngủ được. ” 


Nhạc Dương gật đầu: “Cũng phải...” 


Một lúc sau, Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Nhạc Dương, giờ cậu không phải đang chấp hành nhiệm 
vụ nữa, đi thế này, người nhà không lo lắng à? ” Nhạc Dương cười đáp: “Có gì mà họ phải lo 
lắng chứ, trên tôi còn có rất nhiều anh chị, mà tôi thì từ nhỏ đã quen hoang đàng tự do rồi. Hồi 
nhỏ chẳng chịu cố gắng học hành, hay đánh nhau, thường bỏ nhà ra đi, trăm phần trăm là thuộc 
loại khiến gia đình xấu mặt. Tôi nghĩ, việc để tôi đi bộ đội cũng là vì người nhà hết cách với tôi 
rồi thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương một lượt từ trên xuống dưới, cười cười nói: “Thật không 
nhìn ra đấy.” 


Nhạc Dương cố tình tỏ ra nghiêm túc nói: “Thật vậy sao? ” Anh chàng nghĩ ngợi giây lát, rồi lại 
ngước nhìn lên bầu trời sao, cất giọng rầu râu: “Thực ra Trương Lập mới là người không nên đi 


Trang 1.493/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyến này, cha anh ấy mất sớm, anh ấy được mẹ một tay nuôi lớn, lại là con một, có điều...” 
anh lắc lắc đầu: “Khuyên thế nào anh ấy cũng không chịu trở về đâu, Trương Lập kiên quyết 
lắm.” 


Trác Mộc Cường Ba chợt thoáng động lòng. Từ trước đến giờ, gã không có ý đi thăm dò hoàn 
cảnh gia đình của những người này, thậm chí còn hơi né tránh hỏi đến. Gã cũng không hiểu tại 
sao, trước nay vẫn ngấm ngầm tự giải thích bằng câu “dùng người không nghi, đã nghi không 
dùng.” Nhưng gã cũng biết, không phải hoàn toàn như vậu. 


Đúng lúc ấy, một âm thanh kỳ dị làm kinh động hai người, dường như là phát ra từ vách núi sừng 
sững phía đối diện, ầm âm như sấm động hay tiếng một loài dã thú khổng lồ gầm gừ, nghe như 
rất xa, nhưng lại cũng rất gần. Trác Mộc Cường Ba lập tức nói: “Bật đèn pha lên, chiếu xuống 
dưới.” Dưới ánh sáng đèn cực mạnh, hai người ngạc nhiên nhận ra, cả dòng Nhã Lễ Tạng Bố 
bên dưới bình đài như sôi lên sùng sục, bên dưới những lớp sóng cuồn cuộn tuôn trào, bọt khí 
nổi lên ùng ục, có điều, tiếng nước âm ầm đã hoàn toàn nhấn chìm tiếng bọt khí vỡ tung, nếu 
không cố ý chờ đợi thì chắc chắn không thể nào phát hiện ra hiện tượng kỳ dị này được. Nhạc 
Dương nói: “Cường Ba thiếu gia, anh xem kìal Xem chỗ đánh dấu ấy! ” Nhờ ánh sáng từ ngọn 
đèn chiếu, có thể thấy dấu vết bằng sơn đỏ Nhạc Dương quệt hồi chiều trên vách núi đối diện 
đang bị nước sông dâng lên che lấp, nhưng ở phía trên Cánh cửa Địa ngục thì chỗ đánh dấu vẫn 
ụ nguyên. Càng xuống phía dưới, nước lại càng dâng cao hơn. 


Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng hơn mười phút, kế đó mực nước giữ ở trạng thái cân bằng 
nhất định, rồi lại bắt đầu chằm chậm hạ xuống. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi kinh hãi thốt 
lên: “Như vậy là mực nước ở dưới sông ngầm không phải từ từ dâng lên, mà là dâng đầy trong 
nháy mắt. Đâu... đâu rốt cuộc là hiện tượng gì chứ? ” Nhạc Dương cũng lắc đầu không hiểu. 


Đột nhiên, cả hai người không hẹn mà cùng im bặt. Trác Mộc Cường Ba lặng lẽ hướng về phía 
Nhạc Dương ra hiệu bằng tay: “Có người theo dõi, chỉ có một tên, tạm thời không làm kinh 
động mọi người, cậu đi hướng Đông, tôi vòng qua phía Tâu.” 


Hai người ngầm hẹn, xoay người, như thể đang trở lại lều của mình, nhưng chỉ mượn lều trại 
che khuất thân hình, trong chớp mắt đã biến mất vào bóng đêm. Thoáng sau, Trác Mộc Cường 
Ba đã xuất hiện bên cạnh một gốc câu ở mép bình đài, Nhạc Dương cũng đang nấp rất kín ở 
một chỗ khác trong tầm mắt gã. Người mới đến này hiển nhiên không hề có chút kinh nghiệm 
theo dõi, bước chân hoảng hốt, gây tiếng động rất lớn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hiện 
thân, lật tay một cái đã khống chế được người đó, đồng thời thấp giọng quát hỏi: “Ai? ” 


Người mới đến hoảng hết lại yếu ớt nhỏ bé, bị Trác Mộc Cường Ba quát cho một tiếng, ngược 
lại còn không nói được gì, cũng không dám hét lên kinh hãi, chỉ nghe ụ thở hổn hển một hồi 
lâu. Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy cái cổ tay mình chụp lấy hết sức mềm mại nhỏ bé, 
không giống như cánh tay đàn ông. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng sao, gã trông thấy một đôi 
mắt to tròn đang toát lên vẻ kinh hoàng sợ hãi. “Ca Cal ” Trác Mộc Cường Ba buông tay ra, 
ngạc nhiên thốt lên, “Sao cô lại đến đây? ” Ca Ca cũng đã định thần lại sau cơn kinh hoảng, dần 
dân nhận ra được vẻ ngoài của Trác Mộc Cường Ba, lại nghe ra giọng gã, rụt rè lắp bắp: 
“Thánh... Thánh sứ đại nhân! ” 


Nhạc Dương chạy tới nơi, vừa thấu Ca Ca cũng lấy làm kinh ngạc: “Ca Cail ” 


“Sao cô tìm đến đây vậy? ” Trác Mộc Cường Ba vừa hỏi, vừa dắt Ca Ca tới bên cạnh đống lửa, 


Trang 1.494/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ thấu cô bé quần áo nhàu nhĩ rách rưới, mặt mũi lấm lem bùn đất, mu bàn tay, trên mặt đều 
có mấy chỗ bị cào rách, không nén nổi buột miệng hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này? ” 


Ca Ca chưa nói gì đã khóc òa, mếu máo nói: “Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi, Thánh sứ 
đại nhân. Đây là...” Nói đoạn, cô cho hai tay vào bọc, lấy ra miếng Thiên châu Trác Mộc Cường 
Ba đã thay Đa Cát giao cho mình, mân mê một hồi thật lâu, rồi rốt cuộc cũng đưa ra, nói: “Đâu 
là của Đa Cát để lại, xin Thánh sứ đại nhân hãy mang nó đến Shangri-la. Tâm nguyện lớn nhất 
trong đời của Đa Cát chính là được theo Thánh sứ đi tìm thánh địa đó mà...” 


Hai tay cô bé run rấu nâng miếng Thiên châu. Đây có lẽ chính là thứ duy nhất của Đa Cát để lại, 
nên giữ nó lại bên mình hay là để Thánh sứ mang đến Shangri-la, rõ ràng cô đã phải đấu tranh 
nội tâm rất lâu mới đưa ra được quyết định. 


“Chỉ vì chuyện nàu mà cô băng đèo vượt núi tìm đến tận đây ư...” Giọng Trác Mộc Cường Ba 
không giấu nổi ý quở trách. 


“Ưml ” Không ngờ ánh mắt Ca Ca vẫn nhìn thắng vào gã một cách kiên định. Rõ ràng, đối với 
cô, đây là một việc vô cùng quan trọng. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đã khuya như vậy rồi, một mình cô thân con gái con đứa ở trong núi 
sâu, không sợ bị thú hoang bắt đi ăn thịt à? Anh trai cô có biết hay không? Cô... cô thật là bừa 
bãi quá rồi.” 


Nhạc Dương lấy một ít đồ ăn tới, hỏi: “Cô ăn gì chưa, có đói không? ” Ca Ca cảm ơn, rồi đón 
lấu ăn luôn, hiển nhiên là cô bé đã đói lắm rồi. 


Ca Ca nói: “Sau khi Thánh sứ đại nhân đi, anh Trương Lập lại mang theo rất nhiều đồ đạc đến, 
tôi biết, Thánh sứ đại nhân nhất định sẽ trở lại. Lần này, ngài sẽ xuất phát lên đường thật, tôi sợ 
không kịp gặp, nên mấy ngày nay đều ở đâu tìm mọi người...” 


Ca Ca vừa ăn vừa kể. Thì ra, từ khi quyết định nhờ Thánh sứ đại nhân mang Thiên châu của Đa 
Cát đến Shangri-la, cô đã bắt đầu đi tìm Cánh cửa Địa ngục rồi, nhưng lúc đó bọn Trương Lập 
đã đi mất. Tuụ Cánh cửa Địa ngục là thánh địa mà thôn Công Bố canh giữ, nhưng không phải 
người nào cũng biết nó ở đâu. Ca Ca tự biết anh trai sẽ không nói cho cô biết lối vào Cánh cửa 
Địa ngục ở đâu. Cô nghĩ, nếu Thánh sứ đại nhân đã quan tâm đến anh chàng mình gặp ba năm 
trước như thế, thì Cánh cửa Địa ngục chắc chắn sẽ không ở xa nơi cô phát hiện người đó cho 
lắm, vì vậy cô cứ quanh quấn ở đó tìm kiếm, chờ đợi. Hôm nay phát hiện phía bên kia núi có 
ánh lửa, Ca Ca liền chạy đến nga. 


Nghe Ca Ca kể xong, lại nhìn cô bé đầy mình lấm lem bùn đất, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc 
Dương đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời. Lúc này mà đưa cô bé trở về thì quá nguy hiểm. 
Ca Ca nói không cần, buổi sáng cô sẽ tự biết tìm đường trở về thôn làng. Trác Mộc Cường Ba 
liên để Ca Ca ngủ chung lều với Lữ Cánh Nam. Sắp xếp xong xuôi, gã và Nhạc Dương cũng 
chia nhau về lều nghỉ ngơi. 


Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường Ba hỏi Ca Ca có cần bọn họ đưa trở về ha không, nhưng 
cô bé quật cường ấy đã mềm mỏng từ chối. Cô muốn chờ đến khi Thánh sứ đại nhân xuất phát, 
tận mắt nhìn thấy Thánh sứ đại nhân tiến vào Cánh cửa Địa ngục rồi mới trở về. 


Trác Mộc Cường Ba liên lạc với thầy giáo lần nữa. Hai người mải thảo luận về những câu đố vẫn 


Trang 1.495/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chưa có lời giải đáp kia, hầu như không ai nhắc đến chuyện biệt lụ, giáo sư Phương Tân vẫn dặn 
dò đủ chuyện và ân cần hỏi han. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng cất tiếng: “Thầy giáo, tôi 
phải gác máy đây, mọi người đang đợi tôi rồi.” 


Cuối cùng, Giáo sư Phương Tân nói: “Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, nhớ cho kỹ! Người 
nhà, có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị quên lãng! ” 


Trác Mộc Cường Ba đồng thanh nói theo ông: “Người nhà, có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, 
không ai bị quên lãng.” Gập điện thoại di động, Trác Mộc Cường Ba kéo khóa phéc mơ tuya bộ 
đồ lặn trên người, bám dây thừng leo xuống. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương ở lại sau 
cùng, phụ trách xử lý dấu vết. 


Trác Mộc Cường Ba nổi dập dẻnh trên mặt nước, ngấng mặt nhìn trời xanh mây trắng. Chỉ 
trong chốc lát đây thôi, ta sẽ chỉ còn có thể đánh bạn với bóng đêm thăm thẳm, gã thảm nhủ. 
Lúc này trên bờ chợt vang lên tiếng hát trong vắt du dương của Ca Ca, âm thanh văng vẳng êm 
ái, át cả tiếng thác ầm ầm, vang đến tận tai mỗi người trong đoàn thám hiểm. Chư Nghiêm chưa 
từng học qua tiếng Tạng cổ, không nén nổi tò mò hỏi: “Hát gì vậu, hình như là rất bi thương thì 
phải? ” 


Trác Mộc Cường Ba điểm đạm đáp: “Là một bài ca tống biệt.” Dứt lời, gã hít sâu một hơi, thân 
thể chìm xuống dưới, bên tai ngoài tiếng nước mông lung mờ mịt thì không còn âm thanh nào 
khác. Trên bình đài trong khoảnh khắc đã trở thành một vùng tĩnh lặng thâm u, chỉ còn tiếng 
hát là vẫn vấn vít vang vọng: “Trên dòng U Minh, vong hồn vang tiếng, bờ kia nở hoa, bờ nàu 
buồn thương...” 


Chú Thích 


1.Thuật ngữ địa lý, chỉ các trầm tích calcium carbonate hình thành do nước chảy trong các hang động. 


2.Hệ thống hang động dài nhất thế giới được biết đến cho tới thời điểm này, nằm ở trung tâm bang Kentuckụ, nước 
Mỹ. 

3.Thuật ngữ địa lú, chỉ các tầng nham thạch trong vỏ trái đất. 

4.Thang độ cứng Mohs đặc trưng cho tính chất chống lại vết trầu xước trên những khoáng vật khác nhau: khoáng 
vật có độ cứng cao hơn sẽ làm trâu khoáng vật có độ cứng thấp hơn. Thang độ cứng Mohs do nhà khoáng vật học 
người Đức Friedrich Mohs đề xuất vào năm 1812. Độ cứng của kim cương là 10. 

5.Gonai hay đá phiến ma là loại đá phổ biến và phân bố rộng trong vỏ Trái Đất, hình thành bởi các quá trình biến 
chất khu vực ở mức cao từ các thành hệ đã tồn tại trước đó, nguyên thủy là đá lửa hay đá trầm tích. Đá gơnai thông 
thường là loại đá tạo phiến từ trung bình tới thô, chủ vếu là tái kết tinh nhưng không chứa một lượng lớn mica, clorit 
hay các khoáng vật dạng phiến dẹt khác. 

6.Sợi xích sắt bắc qua sông, đã nhắc đến ở tập 3 Mật mã Tây Tạng. (ND) 

7.Câu trong bài Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch: 

$$Nước bay thắng xuống ba nghìn thước 


$$Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mâu 


Trang 1.496/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


(Tương Như dịch thơ) 

8 lÖâu long bầt Tương Hến Hhú của ELú ah: 

Sông Hoàng Hà ngọn nước tại lưng trời tuôn đến bể khôn vời lại được 
(Bản dịch Khuyết danh) 


9.Tên một vũ điệu dân gian của dân tộc Tạng. 


Trang 1.497/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Tiến Về Shaangri-la 


Trác Mộc Cường Ba lấy dây thừng quấn nhanh một vòng, rồi vận sức vung một cái, quăng dây 
thừng lên trên, đầu kia buộc vào khúc gồ ra trên đầu mũi thuyền, Trương Lập và Nhạc Dương 
bắn dây thừng quấn xung quanh trụ đá một vòng, rồi nhanh chóng thắt nút thật chặt. Sau khi 
hoàn thành mọi chuyện, tiếng “ong ong ong” đó đã chuyển thành “ầm ầm âm”, chẳng những 
mặt sông rung lên dữ dội, mà những người trên thuyền còn cảm nhận được rõ rệt, cả hang động 
đang rung động, như lở núi động đất vậy, nhất thời ai nấu đều hoảng loạn trong lòng, sự bất an 
lan dần trong tâm trạng mỗi thành viên. 


Ngày thứ nhất 


Trang bị của tất cả mọi người được chia vào các bao chất dẻo nhỏ chống nước, đưa xuống sông 
ngầm. Các thành viên trong đoàn cũng lần lượt bám vào dây thừng dưới nước, len qua thông 
đạo nhỏ hẹp cuồn cuộn nước xiết. Trương Lập và pháp sư Á La ở đầu nguồn dòng sông ngầm... 
cũng chính là phía cuối thông đạo để tiếp ứng. 


“Ùm”, như một bao hàng từ trên cao rơi xuống nước, Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người 
lên. Mực nước lúc này gần tương đương với mực nước khi lần đầu tiên gã đến U Minh hà, chỉ 
khác một điều là giờ đâu hai bên bờ đứng đầu những vị tráng sĩ và cân quắc anh thư chuẩn bị 
xuất phát tiến về Shangri-la mà thôi. Trương Lập trông thấy Trác Mộc Cường Ba, lập tức vẫu tau 
chỉ vào một bọc đồ trên bờ nói: “Cường Ba thiếu gia, bọc đồ này của anh đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba bước lên bờ, nhìn về phía có ánh đèn lấp lóa, mọi người đang sắp xếp lại 
hành trang trong các túi chất dẻo đã được đánh dấu từ trước. Gã liền cao giọng nói: “Mọi người, 
” gã chỉ tay vào sợi dây thừng ở cửa thông đạo, “sau khi hai người cuối cùng vào đây, sợi dâu 
này sẽ bị cắt đứt, chúng ta chỉ có thể tiến lên, không còn đường nào lui nữa. Giờ đâu mọi người 
đã nhìn rõ môi trường nơi này rồi, đâu là lần quyết định cuối cùng, bất kể mọi người lựa chọn 
như thế nào, Trác Mộc Cường Ba tôi, cũng đều thực lòng cảm ơn mọi người, xin cảm ơn tất cả 
mọi người! ” 


Kết quả không cần phải nói cũng rõ, tất cả hết sức hào hứng nhìn về phía đầu bên kia hang 
động tối như mực, khí thế hừng hực, đeo lên những chiếc ba lô to tướng, chuẩn bị chờ xuất 
phát. Sau khi Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương tiến vào hang động, sợi dây thừng ngâm 
trong nước bị cắt thành những đoạn nhỏ trôi theo dòng nước. Trái tim Trác Mộc Cường Ba hơi 
chùng xuống, gã biết rõ, kể từ giờ khắc này, bọn họ đã cắt đứt tất cả liên hệ với thế giới bên 
ngoài, tiếp sau đây, bọn họ sẽ đến một nơi không thấy ánh mặt trời, chỉ có bóng tối vô cùng vô 
tận làm bầu bạn. Cùng với tiếng hô “Xuất phát! ” của Trác Mộc Cường Ba, hai hàng người đi 
dọc theo hai bên bờ U Minh hà, hướng về phía bóng tối âm u, đặt bước chân đầu tiên trong 
hành trình tuyên chiến với tử thần. 


Bóng đêm dường như kéo dài vô tận. Âm vọng trong hang động phóng to lên vô số lần tiếng 
bước chân, tiếng thở, tiếng nước nhỏ giọt, chỉ không nghe thấy tiếng dòng U Minh hà đen kìn 
kịt như mực tuôn chảy như thế nào. Mực nước trong động lần này so với lần đầu tiên Trác Mộc 
Cường Ba và Nhạc Dương xuống thì thấp hơn khá nhiều, bờ sông cao, nổi rộng rãi rõ rệt, 


Trang 1.498/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những tảng đá kỳ hình quái trạng bên dưới bờ sông cũng lộ ra bộ mặt nhe nanh múa vuốt. Dưới 
ánh sáng của vô số ngọn đèn chiếu, cảnh tượng lụ kỳ của dòng sông ngầm hiện lên không sót 
ngóc ngách nào. Ai cũng thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng không ai thốt lên dù chỉ một tiếng, 
chỉ lầm lũi đi theo cả đội, như thể sợ làm phá vỡ mất sự tĩnh lặng thần bí nơi đây. 


Ba người bọn Trương Lập đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường Ba không nói tiếng nào, Nhạc 
Dương cũng chợt có một thứ cảm giác bất an không thể nói được thành lời. Mực nước càng 
thấp, có phải chứng tỏ rằng đã sắp đến điểm mực nước thấp nhất rồi, đến lúc ấy, mực nước nàu 
rốt cuộc làm thế nào mà dâng lên được? Trong chớp mắt đã lấp đầu cả đường hầm này hay sao? 


Đi bộ chừng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được chỗ con thuyền lớn đã được bọn 
Trương Lập kiểm định và thử nghiệm. Tuy mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên trông 
thấy một con thuyền lớn như vậy trong không gian tối tăm u ám, không ít người vẫn phải kêu 
thốt lên kinh ngạc. Tiếng kêu ấy, bị hang động đẩy ởi xa tít tắp, cuối cùng nghe như tiếng quủ 
khóc ma gào. 


Chiếc thuyền rắn được cột vào một trụ đá lớn trên đỉnh hang động bằng sợi dây thừng to tướng, 
giờ đang lặng lẽ nổi dập dẻnh trên mặt nước, mũi thuyền cao cao ngấng lên kiêu hãnh, tạo hình 
kỳ dị, cùng với thể tích khổng lồ và lớp da kỳ quái, khiến mọi người phải kinh ngạc thốt lên. 
Trương Lập chỉ tay vào con thuyền lớn, nói: “Các vị, hoan nghênh lên tàu Noah số 1, bắt đầu 
chuyến du hành vào bóng đêm thôi.” Anh ấn chốt xuống, ba ngọn đèn pha đã được lắp sẵn trên 
thuyền cùng lúc sáng bừng lên, chiếu cả một đoạn sông ngầm tối tăm sáng rỡ như ban ngày. 
Trương Lập vẫn giữ nguyên sự linh động của hình dáng thuyền rắn, chỉ lắp đặt thêm một số 
trang thiết bị điện tử hiện đại. Con thuyền rắn lúc này, có thể nói đã tập trung cả trí tuệ thời cổ 
đại và khoa học kỹ thuật thời hiện đại vào một thể. Nghiêm Dũng không nói không rằng, ném 
luôn cái ba lô nặng nể trên lưng lên thuyền, kế đó nhún người nhảy vào trong, con thuyền 
không ngờ chẳng hề dao động một chút nào, lực nổi thực mạnh đến độ khiến người ta phải lắc 
đầu lè lưỡi thán phục. 


Đợi sau khi tất cả đã lên thuyền, Trương Lập tháo dây thừng ra, nói: “Mọi người nhìn xem, con 
thuyền này được thiết kế rất đặc biệt, gần như có thể nói nó được làm ra chỉ để đi lại trong hang 
động này. Thân thuyền hẹp mà dài, gần như dài hơn cả chỗ rộng nhất của hang động này, còn 
khung thuyền lại sử dụng kết cấu xương sống kỳ dị, thành thử gần như không thể xoay ngang, 
cũng không thể lùi ngược lại. Ngoài ra, khung thuyền hình xương sống này lại khiến thân thuyền 
có thể uốn éo linh hoạt tiến lên như là rắn vậy, dù là khúc quanh gấp chín mươi độ mà các 
thuyền nhỏ thông thường không thể rẽ ngoặt, nó cũng có thể dễ dàng vòng qua được. Xét về 
một mặt nào đó, có thể nói đây chính là một con cá, thoải mái bơi lội được trong hang động 
này, mà vây và đuôi của con cá ấy, chính là mái chèo trong tay chúng ta. Đi thôi, để con cá ấu 
bơi đi nào. ” 


Các thành viên trong đội chia ra ngồi hai bên mạn thuyền, ba lô đặt ngay chỗ trống bên cạnh, 
người nào người nấy mặc áo phao cứu sinh, tay cầm mái chèo sắt, phía trước mũi thuyền có gắn 
một ngọn đèn pha công suất lớn, phía đuôi thuyền gắn hai đèn, đảm bảo mỗi người chèo 
thuyền đều có thể nhìn rõ tình hình bên cạnh và phía trước trong bóng tối. Người điều khiển 
đèn là Nhạc Dương và pháp sư Tháp Tây. Hai người đã đến U Minh hà thăm dò lần trước là 
Trương Lập và Trác Mộc Cường Ba ngồi ngay sau lưng Nhạc Dương, một là có thể nhìn rõ 
phương hướng, hai là có thể kịp thời nhắc nhở mọi người. Sau một tiếng hạ lệnh của Trác Mộc 


Trang 1.499/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba, con thuyền kỳ dị ấy liền như mũi tên rời dây cung, lao vút đi... 


Giáo sư Phương Tân vừa ngồi xuống liền nhận được một cú điện thoại. Giọng nói già nua ở đầu 
dây bên kia hỏi dồn dập: “Lão Phương, cái thứ anh đưa chúng tôi xem ấy lấy ở đâu ra thế? ” 


Giáo sư Phương Tân nói: “À, lão Bành đấu hả, anh nói mảnh vảy đó chứ gì? Thế nào, đã tra ra 
gì rồi à? Lẽ nào đúng là thứ ấy có thuộc tính động vật? ” 


Người họ Bành ở đầu dây bên kia hình như rất kích động, nói: “Không thể tin nổi ấy chứ, chúng 
tôi đã cân nhắc đắn đo mãi rồi, cũng đã kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại vô số lần, đây đích thực 
là một miếng vảy da của một loài động vật nào đó. Tuy rằng nó có chút khác biệt với da của 
động vật hiện đại, có thể khẳng định trăm phần trăm đó là da động vật, có lớp biểu bì, lại có cả 
lớp nền nữa.” 


Giáo sư Phương Tân liền hỏi: “Đó là loài động vật gì vậy? Có đầu mối gì không? ” 


Người họ Bành đáp: “Không. Nhưng kết cấu biểu bì nàu khác hẳn với biểu bì của đại đa số các 
loài động vật mà tôi biết, có điều chỉ nghiên cứu qua kết cấu tế bào thì ít đầu mối quá. Tóm lại... 
tóm lại... là cảm giác hết sức kỳ quái. Thứ này khiến tôi thấy tò mò rồi đấy, nếu có được một 
mảnh nhỏ thì tốt quá, không biết có thể liên hệ được với người mang thứ này đến cho anh nữa 
không vậy? ” 


Giáo sư Phương Tân cười khổ đáp: “Vậy à? Giờ tôi cũng không biết bọn họ đã đi đâu nữa rồi...” 


Mới xuất phát, tốc độ con thuyền rất nhanh, khiến Trác Mộc Cường Ba bội phần hoan hỉ, nếu 
cứ giữ được tốc độ thế này, kế hoạch băng qua dòng U Minh hà trong vòng ba ngày của bọn họ 
có thể hoàn thành trước thời hạn. Thế nhưng, cùng lúc ấu, gã cũng có một dự cảm bất tường. 
Trong bóng đêm, cơ hồ luôn có một mối nguy hiểm nào đó đang chờ đợi bọn họ. Tất cả các 
thành viên trong đoàn vung những cánh tau mạnh mẽ lên, việc đi thuyền trong hoàn cảnh tối 
tăm mịt mùng như vậy không khiến họ sợ hãi mấy, ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích, vì 
dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên họ chèo một con thuyền như vậy, trong một hoàn cảnh như 
vậy. Mấy người kích động nhất phải kể đến Trương Kiện, Lý Hồng..., còn các thành viên đã có 
nhiều kinh nghiệm thám hiểm như Nghiêm Dũng, Chư Nghiêm thì tỏ ra thận trọng hơn. 


Quả nhiên, cảm giác hưng phấn ấy không kéo dài được lâu. Để mọi người có một nhận thức rõ 
ràng về dòng sông ngầm này cho sớm, sau khi được Trác Mộc Cường Ba đồng ú, Nhạc Dương 
dẫn các thành viên đến đoạn sông dốc đứng mà lần đầu tiên tới đây bọn họ đã đi qua. Dòng 
nước xiết chảu dựng đứng, trong khoảnh khắc đã khiến dây thần kinh của chừng ấy con người 
căng hết ra. Có điều, nhờ thế mà ưu thế của thuyền rắn cũng được bộc lộ. Thân thuyền ngâm 
nước mềm ra, cùng với xương sống có thể tự do uốn lượn một cách linh động, khiến thuyền rắn 
bám chặt lên mặt nước. Từng cặp xương sườn và xương sống nối liền chia con thuyền rắn thành 
từng đốt từng đốt một, người ngồi trên thuyền như đang ngồi tàu lượn siêu tốc trong công viên 
vậu, lúc thì đột nhiên nhao xuống, lúc lại thoắt nghiêng sang trái, thoắt nghiêng sang phải né 
tránh đá ngầm. Có lúc con thuyền va chạm phải vách hang động hoặc cây trụ đá nào đó, thân 
thuyền đàn hồi rất tốt liền bật tung ra như quả bóng cao su, rồi lại va sang phía bên kia, các đội 
viên phải đồng lòng dốc sức phối hợp mới miễn cưỡng có thể khống chế được phương hướng. 


Sau khi vượt qua mười mấy phút ở đoạn nước sụt xuống bất ngờ ấy, những người đang cao hứng 
phấn khởi kia không còn hoan hô ầm ï được nữa. Bàn tay bám vào mạn thuyền của Lý Hồng và 


Trang 1.500/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Triệu Trang Sinh đã hơi tái nhợt đi. Vừa nãy có hai đợt thuyền tròng trành nghiêng ngả mạnh, 
suớt chút nữa đã hất văng cả bọn họ xuống nước. Những người khác cũng bị nước lạnh bắn lên 
mặt ướt đầm đìa. Chỉ có Chư Nghiêm đã từng tham gia bơi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố là 
còn cười được. So với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nước xiết thế nàu vẫn còn chấp nhận được, anh ta 
thầm nhủ. 


Nhưng vẻ mặt Trác Mộc Cường Ba thì hoàn toàn không có chút hân hoan. Đây mới chỉ là một 
sự khởi đầu, trong bóng tối mịt mùng phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu đoạn sông giống 
như thế này nữa, mà bọn họ ít nhất cũng phải lặp đi lặp lại quá trình này, kiên trì trong bóng tối 
suốt ba ngày... ba ngày dài đằng đãng! 


Lúc vòng qua bình đài hình thang, Trác Mộc Cường Ba đối chiếu địa hình với bản đồ, cùng Nhạc 
Dương bàn thảo, rồi quyết định không chọn con đường thẳng. Đường vòng kia tuụ có hơi xa hơn 
một chút, nhưng dọc đường ký hiệu các bình đài lại nhiều nhất. Không hiểu tại sao, hai người 
đều lờ mờ cảm thấy nếu đi như vậy thì sẽ an toàn hơn. 


Ngay từ đầu các thành viên đã được chia làm ba tổ, mỗi tổ sáu người, lúc chèo thuyền thì luân 
phiên nhau, mỗi tổ phụ trách một đoạn đường ởi trong mười phút. Như vậy vừa có thể đảm bảo 
mọi người đều có đủ thời gian nghỉ ngơi, không chỉ vậy, những người đang ngồi nghỉ vẫn không 
ngừng nói chuyện còn có thể làm giảm đi nỗi sợ bóng đêm mịt mờ. Chỉ là nếu gặp phải đoạn 
nước chảy xiết nguụ hiểm, thì toàn thể thành viên trong đội đều phải xắn tay vào hành động. 
Càng đi, mực nước sông ngầm càng xuống thấp hơn, những đoạn nước xiết nguy hiểm cũng mỗi 
lúc một nhiều, tình hình hết sức không lạc quan, về sau không ngờ có hẳn hơn hai tiếng đồng 
hồ liên tục toàn đi trong những đoạn gập ghênh. Qua được đoạn sông dài nhất ấy, Trương Lập 
đã hơi tái mặt, lắm bẩm nói: “Không ngờ lại như thế này.” Trác Mộc Cường Ba vẫn trầm ngâm 
không nói tiếng nào. Gã biết, tất cả đâu mới chỉ là một sự khởi đầu... 


Vì khúc sông phía trước rất nông, nước tràn cả sang hai bên nên không có bờ sông, muốn dừng 
thuyền nghỉ ngơi cũng không thể được. Nhạc Dương phát hiện ra chỉ có những bình đài được 
đánh dấu trên bản đồ mới có thể neo thuyền được, chúng hoặc đột nhiên nhô ra hoặc có cột đá 
thẳng đứng để buộc thừng neo đậu, còn những nơi khác đa phần hầu hết đều là vách đá phẳng 
nhẫn, nếu không thì cũng là những đoạn nước xiết nguy hiểm nhất, ở những chỗ đó, dẫu là có 
nhìn thấy cột trụ gì thì cũng lướt vèo qua một cái, căn bản không thể nào dừng thuyền lại được. 


Cuối cùng Nhạc Dương tìm thấy một chỗ dừng thuyền đánh dấu trên bản đồ, liền cho thuyền 
neo lại để mọi người ăn uống nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Trác Mộc Cường Ba đi tìm Chư 
Nghiêm, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Nhạc Dương để bàn bạc, phân chia lại công 
việc, ở những đoạn sông phẳng lặng thì vẫn chia làm ba tổ chèo thuyền như trước, nhưng hễ 
gặp phải đoạn nào có nước xiết hay địa hình hiểm trở, số người khống chế thuyền sẽ tăng lên 
chín người. Cần phải đảm bảo một nửa số người còn lại có thời gian nghỉ ngơi, bằng không nếu 
liên tiếp gặp phải nhiều đoạn nước xiết, thể lực của tất cả mọi người sẽ không thể nào giữ được. 


Lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hạo Nhiên không ăn gì. Anh ta nói dạ dàu đang quặn lên rất dữ dội, không 
nuốt nổi. Chư Nghiêm nói: “Tôi đã bảo với cậu từ trước rồi, lên núi được chưa chắc đã xuống 
sông được, ngồi thuyền trên dòng nước xiết và leo vách núi là những cảm giác hoàn toàn khác 
nhau. Giờ cậu đã biết lợi hại chưa, được huấn luyện đặc biệt rồi mà vẫn vậy.” 


Mạnh Hạo Nhiên nói: “Ngồi thuyền với ngồi xe đúng là khác nhau thật, giờ chân tôi giẫm xuống 


Trang 1.501/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đất cứ mềm nhũn ra, mà con thuyền này thì cứ lao xuống phía dưới suốt, tôi có cảm giác như 
thể vài món nội tạng của mình tụt luôn nó xuống dưới rồi ấu, lúc huấn luyện thì cũng là một lên 
một xuống thôi chứ.” Nghỉ ngơi được giây lát, rốt cuộc anh ta cũng ăn được một chút. 


Không hiểu trong miệng Lê Định Minh đang nhai nhồm nhoàm sô cô la hay bánh khô ép, chỉ 
nghe anh ta hỏi: “Anh Chư, anh từng tham gia hoạt động đi thuyền trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, 
cảm giác dòng sông ngầm này với sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nơi nào khó nhằn hơn vậy? ” 


Chư Nghiêm nói: “Thuyền chúng tôi dùng khi đi trên sông Nhã Lễ Tạng Bố là thuyền cao su 
nhỏ, hoặc ca nô cao su, cùng lắm cũng chỉ ngồi được bảy tám người, nếu chỗ nào dốc quá, 
chúng tôi có thể chưi vào trong thuyền bít kín lại. So với dòng sông ngầm này, có thể nói là mỗi 
nơi mỗi hung hiểm. Nếu không xét đến môi trường xung quanh, những đoạn hiểm yếu ở sông 
Nhã Lỗ Tạng Bố tuyệt đối đáng sợ hơn dòng sông ngầm này nhiều. Đâu đâu cũng có những 
tảng đá lớn hai bên vách núi rơi xuống chắn giữa lòng sông, hơn nữa còn có những thác nước 
cao mấy mét, thậm chí mấy chục đến cả trăm mét. Tuy nói rằng chúng tôi đã đi thuyền dọc toàn 
bộ sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nhưng kỳ thực thì không hẳn là vậy. Có nhiều đoạn thực sự là quá 
nguy hiểm, căn bản không thể nào dùng thuyền được, chúng tôi đành mang theo công cụ lên bờ 
đi vòng qua. Nhưng hoàn cảnh xung quanh dòng sông ngầm này lại nguy hiểm hơn sông Nhã 
Lễ Tạng Bố nhiều, đầu tiên là không có ánh sáng, nếu chẳng phải có mấy chiếc đèn pha công 
suất lớn này, chúng ta e rằng muốn tiến lên một bước cũng hết sức khó khăn rồi; kế đó là không 
có nơi nào để dừng lại lên bờ, ba ngày ba đêm này chúng ta đều phải ở trên thuyền cả hai mươi 
tư tiếng đồng hồ, suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ chung quanh tối om như mực, suốt bảy mươi 
hai tiếng đồng hồ ở trên một con thuyền không thể đi đâu, chỉ riêng hai điểm này thôi, e rằng 
đã có nhiều người không thể làm nổi rồi. Nhưng cho đến hiện giờ, theo những gì tôi quan sát 
được, dốc nghiêng thế này cũng chưa phải lớn lắm, chỗ sụt nhiều nhất cũng chỉ khoảng một 
mét. Đối với loại thuyền dài gần chục mét thế này, độ cao ấy chưa đáng là gì cả. Có điều, con 
thuyền này cũng chỉ có thể đi được trong hang động này thôi, nếu ra bên ngoài kia, vướng phải 
nham thạch thì chẳng khác nào con rắn chết cả.” 


Lụú Hồng nghỉ hoặc hỏi: “Nói như anh Chư thế thì đi thuyển ở sông ngầm này dễ hơn trên sông 
Nhã Lễ Tạng Bố rồi đúng không? ” 


Chư Nghiêm còn chưa đáp lời, Ba Tang đã cười gần một tiếng, Nghiêm Dũng thì điềm đạm cất 
tiếng: “Không thể nói vậy được, anh Chư đã đi thuyền dọc cả sông Nhã Lỗ Tạng Bố, rồi mới lấu 
con sông đó ra so với dòng U Minh hà này, nhưng chúng ta chỉ vừa mới đi được có nửa ngày, 
tình hình những đoạn sông phía sau chúng ta vẫn còn chưa biết như thế nào.” 


Nghỉ ngơi xong xuôi, tổ thứ ba lại bắt đầu chèo thuyền. Sau khi qua chỗ ngoặt đầu tiên được 
một lát, một tia sợ hãi khó nhận ra chợt le lói lên trong đầu, khiến Trác Mộc Cường Ba sực cảnh 
giác. 


“Đợi chút đã.” Nhạc Dương lên tiếng trước. 


“Dừng! ” Sau mệnh lệnh của Trác Mộc Cường Ba, tất cả các thành viên trong đội thu mái chèo 
lại, như các tuyển thủ môn đua thuyền trong đại hội thể thao. 


“Mọi người nghe xem có âm thanh gì không? ” Nhạc Dương nhắc nhở. 


Cả bọn không cần tập trung lắm, vừa dừng tay chèo là lập tức nghe thấy những âm thanh “vo ve 


Trang 1.502/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vù vù” vần vít bên tai... Hang động này có thể phóng to bất cứ âm thanh nào bên trong nó lên 
gấp mấy lần. 


Lê Định Minh liên tưởng đến chuyên ngành của mình đầu tiên, buột miệng thốt lên: “Là côn 
trùng đấu.” 


Quả thực là có chút giống tiếng ruồi muỗi vo ve. Bọn Chư Nghiêm liền nói: “Hừ, côn trùng thì 
có gì đâu, thế mà cũng phải dừng lại.” Nói đoạn liền cầm mái chèo lên, chuẩn bị tiếp tục lên 
đường. 


Nhưng những người đã trở về từ rừng rậm Amazon và Đảo Huyền Không tự như Trác Mộc 
Cường Ba lại hiểu rất rõ, có một số loài côn trùng còn đáng sợ hơn những gì người ta có thể 
tưởng tượng ra rất nhiều. Huống hồ, lần đầu tiên bọn họ xuống dòng sông ngầm này có phát 
hiện ra côn trùng gì đâu? 


“Không phải côn trùng, mọi người nhìn mặt nước mà xeml ” Nhạc Dương lại có phát hiện mới. 


Dưới ánh đèn pha, mọi người để ý nhìn xuống dòng sông, mặt nước đen ngòm vốn trơn phẳng 
như kính, giờ đã thành hình lưới đánh cá, lăn tăn gợn sóng, nước sông đang lăn tăn gợn sóng. 
Những người trên thuyền đều có kinh nghiệm ở vùng hoang dã, biết khi mặt nước có gợn sóng 
lăn tăn thế này, chắc chắn là chỉ có rung động ở tốc độ cao mới gây ra được. Nhưng lúc nàu mặt 
nước và hai bên bờ hoàn toàn không có một vật gì, thuyền của họ cũng xuôi theo dòng nước, 
thứ gì đã làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn ấy? Chỉ có thể là... cả hang động này đang rung 
lên! 


Những người đang cầm mái chèo liền cho thuyền tiến vào sát bờ bên phải, mấy người đưa tay ra 
rờ thử lên vách đá, rồi lập tức rụt về. Quả nhiên, cảm giác rung động như bị giật điện ấy chứng 
tổ rằng cả đường hầm đang chấn động với tốc độ cực cao, âm thanh vo ve như muỗi kêu ấu 
chính là do vách đá phát ra. Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Chuyện gì vậy? Nhạc Dương? ” 


Nhạc Dương nhíu màu, rõ ràng là cũng lấy làm nghi hoặc. Thứ gì có thể khiến vách đá trong cả 
hang động này bị chấn động rung lên như thế? Đột nhiên, dường như anh đã sực hiểu ra điều gì 
đó, vội hỏi: “Mấy giờ rồi? ” 

Trương Lập cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nguyên tử, đáp: “Mười một giờ hai mươi mốt phút 


đêm.” 


Nhạc Dương lại hỏi: “Cường Ba thiếu gia, bản đồ đâu? Xem xem thời gian chú thích trên bình 
đài đầu tiên gần đây nhất là bao giờ.” Kế đó anh lại nói: “Bảo mọi người tiếp tục chèo thuyền 
tiến về phía trước, hụ vọng là tôi đoán sai.” 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nói: “Mọi người tiếp tục tiến lên. Trương Lập, cậu phối hợp 
với mọi người đi.” 


Bật máy tính rồi mở bản đồ ra, Trác Mộc Cường Ba xem xét tỉ mỉ, cuối cùng nói: “Theo ghi chú 
trong bản đồ, thì chắc khoảng mười một giờ rưỡi đến mười hai giờ gì đó. Sao hả, cậu nghĩ ra 
được gì vậu, Nhạc Dương? ” 


Nhạc Dương nói: “Tuy tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ, trước mười một 
rưỡi, chúng ta cần phải đến được chỗ bình đài tiếp theo. Chuyện này hết sức quan trọng.” 


Trang 1.503/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập hét lên ra hiệu, tất cả mái chèo lập tức đều đặn vung lên hạ xuống mạnh mẽ. Cả 
Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cũng cùng chèo thuyền. Tuy không biết tại sao, nhưng bản 
năng họ cảm nhận được, cần phải đến được địa điểm chỉ định trước thời gian đánh dấu trên bản 
đồ. 


Càng tiến lên phía trước, tiếng “ong ong ong” càng lớn. Khi đến được bình đài tiếp theo, Nhạc 
Dương đưa mắt nhìn con thuyền đang ngồi, rồi lại nhìn cây trụ đá to bằng mấy người ôm trên 
bình đài, đột nhiên nói: “Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn đang phỏng đoán xem cây cột nàu 
dùng để làm gì phải không? Nếu tôi đoán không lầm, thì là dùng để buộc thuyền đói! ” 


“Hả? Buộc thuyền? Tại sao? ” Trương Lập nói. 


Chỉ nghe tiếng “ong ong ong” mỗi lúc một lớn, Nhạc Dương vội nói: “Không kịp giải thích nữa 
đâu, buộc thuyền lại trước đã, Cường Ba thiếu gial ” 


Các thành viên mới tuy cũng đã có thể sử dụng dây móc ở các mức độ khác nhau, nhưng không 
sao bì kịp những người cũ gần như đã coi dây móc như một bộ phận thân thể kéo dài. Nhạc 
Dương và Trương Lập vung tay lên, dâu móc trong chớp mắt đã bắn vào vách đá, hai người liền 
như hai con khỉ thoăn thoắt leo lên trên. Trác Mộc Cường Ba lấy dây thừng quấn nhanh một 
vòng, rồi vận sức vung một cái, quăng dây thừng lên trên, đầu kia buộc vào khúc gồ ra trên đầu 
mũi thuyền, Trương Lập và Nhạc Dương bắn dây thừng quấn xung quanh trụ đá một vòng, rồi 
nhanh chóng thắt nút thật chặt. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tiếng “ong ong ong” đó đã 
chuyển thành “ảm ảm ảm”, chẳng những mặt sông rung lên dữ dội, mà những người trên 
thuyền còn cảm nhận được rõ rệt, cả hang động đang rung động, như lở núi động đất vậu, nhất 
thời ai nấy đều hoảng loạn trong lòng, sự bất an lan dần trong tâm trạng mỗi thành viên. 


“Nhìn kìal Đó là gì vậu? ” Cũng ngồi ở đầu mũi thuyền, Triệu Trang Sinh ở phía sau Trương Lập 
đột nhiên kêu lên. 


Ngọn đèn pha vẫn chiếu về phía trước, chỉ có điều cả một vùng hang động lẽ ra vẫn tối om như 
mực đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, khúc xạ ánh sáng đèn pha, ùn ùn lao tới. Vật ấu ập tới rất 
nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Tốc độ của thứ đó cực nhanh, khiến cả hang động rung lên 
bản bật. Khi nó vào đến phạm vi ánh đèn, mọi người chỉ kịp thấu một bức tường màu trắng bạc, 
tựa như vô vàn con côn trùng màu bạc ầm ập ào tới. Là nước! Nước lũ! Chỉ khi nào mở đập xả 
lũ người ta mới có thể thấy con nước mãnh liệt như thế này! Trong bóng đêm, từ khoảng cách 
ngoài nghìn mét nó đã lộ ra vẻ nanh ác dữ tợn, như thể một con rồng bạc khổng lồ đang giương 
nanh múa vuốt xông thẳng tới, chừng như muốn nghiền nát tất thả mọi thứ cản trên đường. 
Tiếng nước cuồn cuộn vắng đi vắng lại bên trong, cuối cùng tạo thành một tiếng rú khủng khiếp, 
khiến cả hang động chấn động rung lên dữ dội. 


“Trời...” không biết ai kêu lên một tiếng kinh hãi, kế đó, sự trầm mặc bao trùm khắp không 
gian, mỗi người đều bắt đầu cảm thấy khó thở. 


Duy chỉ có mình Trác Mộc Cường Ba vẫn giữ được bình tĩnh, gã nói: “Tất cả mọi người, đeo 
chặt ba lô, bám vào mạn thuyền, cúi thấp đầu xuống, chuẩn bị nín thở, đến rồi! ” “Âm” một 
tiếng, một con sóng hững hờ ập xuống đầu con thuyền rắn, như thể một con côn trùng nhỏ bay 
thẳng vào miệng con rồng bạc khổng lồ, hoàn toàn không hề khiến nó chú ý, để rồi sau đó, con 
rồng bạc ấy lại mang theo ngạo khí ngút trời, bay vút lên phía trước. 


Trang 1.504/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương căng thẳng nhìn sợi dây thừng bị kéo thẳng băng, đầu 
dâu thừng chìm dưới nước kêu “pưng pưng”, con thuyền rắn lại nổi lên trên, chỉ có điều, vị trí 
của nó lúc này đã cao hơn lúc nãy đến sáu bảy mét. Mũi thuyền vềnh cao lên có tác dụng như 
một tấm chắn, dù sóng lớn như vậy nhưng nước hầu như không vào lòng thuyền, mà chảy xuôi 
theo mũi thuyền, làm con thuyền nghiêng đi một góc bốn mươi lăm độ, khiến chỉ những thành 
viên nào áp mặt sát mạn thuyền mới bị nước ập vào ướt sũng hết cả mặt. 


Con sóng qua đi, người trong thuyền lần lượt ngắng lên, lắc mạnh đầu rũ nước ướt đẫm mặt, há 
miệng thở hồng hộc. Có người vuốt sạch nước lạnh buốt trên mặt xong thì nhìn thấu Trương 
Lập và Nhạc Dương lúc nãy còn bám ở tít trên cao, giờ chỉ còn cách mình có mấy mét, lại thêm 
một phen kinh hãi nữa. Không ngờ mới đi thuyền có mấy tiếng đồng hồ đã gặp phải tình huống 
nguy hiểm như vậy, bọn Lú Hồng, Triệu Trang Sinh lúc nãy còn hưng phấn là thế, giờ đã sợ tái 
mặt, không rõ trong lòng bọn họ cảm tưởng thế nào. 


Mọi người cùng hợp sức, chảm chậm đưa thuyền lại gần chỗ Trương Lập và Nhạc Dương. Đợt 
sóng lớn này vẫn chưa hết dư chấn, cũng không biết liệu có trào dâng lên lần nữa hay không. 
Mọi người vừa lấu lại bình tĩnh, vừa chờ đợi dòng sông ngầm phẳng lặng trở lại sau một phen 
đảo chiều. 


Trác Mộc Cường Ba quệt tay lau vệt nước chảy xuống trên trán, hỏi Nhạc Dương: “Sao cậu biết 
phải buộc thuyền lên trên? ” 


Nhạc Dương nhún vai, nhảy vào thuyền, nói: “Về dòng sông ngầm này, chúng ta chỉ có mấy 
điểm vẫn chưa làm rõ được: thứ nhất, về đêm nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố lại dâng cao, hơn nữa 
còn là nước từ sông ngầm đổ ra, tại sao lại như vậy? Thứ hai, các thông đạo, bình đài đánh dấu 
trên bản đồ đều đã được chứng thực, nhưng thời gian chú thích bên cạnh bình đài là để làm gì? 
Nếu chúng không chỉ thời gian cần thiết để đi hết đoạn đường ấy, vậy thì ám chỉ điều gì? Thứ 
ba, ở hai chỗ bình đài đều lưu lại dấu hằn của dây buộc thuyền, phải biết rằng, phải mất một 
thời gian dài mới có thể để lại vết hằn như vậu, buộc thuyền một hai lần thì không thể nào khiến 
thứ đá kiên cố như ở đây hằn lên được đâu. Thứ tư, người Qua Ba điên đó làm sao có thể điều 
khiển một con thuyền lớn thế nàu đi ngược dòng? Cuối cùng, làm sao có thể chui qua được 
đường hầm ấy? ” Nhạc Dương giữ ngọn đèn pha, chiếu xuống mặt nước vẫn chưa lặng sóng của 
dòng U Minh hà, quay đầu lại nói: “Kỳ thực, tôi đã tìm ra đáp án trong những vấn đề này đó.” 


Trương Lập ngồi chồm hổm bên vách đá, hỏi: “Cậu liên hệ chúng với nhau thế nào vậy? ” 


Nhạc Dương nói: “Còn nhớ không, tôi từng nói rồi, vết hằn trên trụ đá này không phải một sớm 
một chiều mà có, mà phải buộc dây thừng ở đây rất nhiều lần mới để lại được. Vách đá nàu 
người đứng còn chẳng đủ chỗ, người xưa nhiều lần buộc thuyền ở chỗ này, chắc chắn không 
phải là để nghỉ ngơi, mà là vì nguyên nhân nào đó khác, khiến họ không thể không buộc thuyền 
ở đây. Hơn nữa, phạm vi thời gian được ghi trong bản đồ không phải là khoảng thời gian cần 
thiết để đi từ điểm này tới một điểm khác, điều nàu đã được chúng ta chứng thực rồi. Tôi cũng 
đột nhiên liên tưởng đến thời gian về đêm lúc sông Nhã Lễ Tạng Bố đột nhiên dâng nước mà 
chúng ta đã chứng kiến, lượng nước bỗng nhiên tăng đột ngột, chứng tỏ rằng hang ngầm này đã 
từng bị nước lấp đầu chỉ trong chớp mắt. Nếu đúng là như vậu, thì dường như đã giải thích được 
động cơ tại sao người xưa lại buộc thuyền ở đây rồi. Phải vậy không hả Cường Ba thiếu gia? ” 


^s 2 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: “Không sai. Nghỉ ngơi giây lát, rồi tiếp tục lên đường thôi. 


Trang 1.505/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bóng đêm, bóng đêm vô cùng vô tận. Ngọn đèn pha dập dệnh đung đưa theo con thuyền, vách 
đá ở phía xa xa lờ mờ ẩn hiện hình bóng của loài quái thú, một đám người mệt mỏi rã rời nằm 
vật ra trên thuyền. Thật không ngờ chỉ hai mươi bốn tiếng đồng hồ đầu tiên đã khiến họ gần 
như sức cùng lực kiệt. Mức độ và thời gian phải vật lộn giữa dòng nước xiết đã vượt quá khả 
năng chịu đựng của người bình thường rất xa. Mặc dù mệt rũ người, nhưng không ai thấy buồn 
ngủ, vì ba ngọn đèn pha công suất lớn sáng rực treo ngay trên đầu. Ánh sáng này tuyệt đối 
không thể nào tắt đi được. Mấy người bọn Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La, Chư Nghiêm cùng 
tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần gặp phải đoạn nước chảy xiết, Nhạc Dương đều quá kích 
động, hét đến khản cả cổ, nên giờ anh chàng chỉ có thể ngồi yên không nói không rằng. Bọn 
Trương Lập và Lụ Hồng tuổi trẻ dồi dào sức lực, vẫn đang ba hoa bốc phét huyên thuyên. Trác 
Mộc Cường Ba ngồi quan sát từng người một. Thấy Trương Kiện lại đang cầu nguyện, gã bèn 
bước tới, chỉ thấu cuốn linh thánh trên đùi anh ta đang mở ra trang đầu tiên, viết rằng: 


Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 


Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thắm, và thần khí Thiên Chúa 
bay lượn trên mặt nước. 


Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt 
đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là 
"đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất. 


Ngày thứ hai 


Trác Mộc Cường Ba bước tới bên cạnh Mạnh Hạo Nhiên trước. Đường Mẫn đang khám cho anh 
ta. Pháp sư Tháp Tây lặng lẽ đợi một bên. Sắc mặt nhà nhiếp ảnh kiêm nhà thơ không sợ núi 
tuyết này có lúc đã tái nhợt đi. Anh ta hơi có vẻ mệt mỏi nói: “Tôi không sao, chỉ là dạ dàu khó 
chịu một chút thôi, nghỉ ngơi giây lát là khỏi ngay ấy mà. Có thể là tối qua ăn nhiều thịt rừng 
quá, hôm nay tiêu hóa không được ổn cho lắm.” 


Đường Mẫn vẫn cẩn thận hỏi: “Ở đâu có đau không? Có buồn nôn không? ” Bàn tay pháp sư 
Tháp Tây đã đặt trên cổ tay Mạnh Hạo Nhiên bắt mạch. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, vừa mới 
bắt đầu mà thân thể đã xuất hiện triệu chứng khó chịu, đây tuyệt đối không phải là chuyện hay 
ho gì, tình trạng tới đâu của bọn họ không thể nào lạc quan được. Gã cũng biết rất rõ, dòng 
sông ngầm này chỉ có thể tiến lên, muốn trở lại là điều tuyệt đối không được. Pháp sư Tháp Tây 
nói: “Tù vị không được điều hòa, chắc là do khí huyết âm hư mà sinh ra, tạm thời chỉ cần điều 
hòa tờ vị, lấu thứ gì ấm nóng bù lại là không sao đâu.” Đường Mẫn cũng nói: “Chắc là anh bị 
lạnh nên hệ tiêu hóa có vấn đẻ, đi thuyền lại tròng trành lắc lư sinh ra buồn nôn, uống một liều 
Maxolon (thuốc dạ dày) xem thế nào đã.” 


Trác Mộc Cường Ba nghe vậy mới bớt phần nào lo lắng. Gã dặn dò Mạnh Hạo Nhiên để ú đến 
sức khỏe, rồi tiếp tục bước xuống phía đuôi thuyền, tới trước mặt Sean. Đây là người nước ngoài 
tóc trắng mắt xanh duy nhất trong đoàn mạo hiểm này bọn họ. Sean không nói được nhiều 
tiếng Trung lắm, nhưng có thể nghe hiểu được một phần, nhiều lúc Trương Lập kể chuyện cười, 
anh ta cũng ở bên cạnh tập trung tỉnh thần lắng nghe. Lúc Trác Mộc Cường Ba bước tới, Sean 
đang nói chuyện với Lê Định Minh bằng tiếng Anh, dường như rất vui vẻ. “Ứm, Sean, Định 
Minh.” Trác Mộc Cường Ba cất tiếng chào. 


Sean cười cười nói: “Johnson, cuối cùng thì anh cũng có thời gian nghỉ ngơi giây lát rồi. Đội ngũ 


Trang 1.506/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này cũng khó lãnh đạo thật đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba gượng cười: “Cũng không có gì khó cả, mọi người đều đã có kinh nghiệm 
thám hiểm nơi hoang dã, gần như là không có mâu thuẫn, nói chung cũng chẳng khó gì để điều 
hòa quan hệ giữa mọi người với nhau. Tôi chỉ hơi lo cho anh một chút thôi, dẫu sao thì đâu cũng 
là lần đầu tiên anh đến Tây Tạng. Thế nào hả, có quen không? ” 


Sean chĩa hai ngón tay ra nói: “Quen chứ. Anh xem, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, anh, 
Mẫn Mẫn, anh Lê, Trương Kiện, pháp sư Á La, giáo quan... gần như hơn một nửa mọi người 
đều biết nói tiếng Anh, tôi có gì mà không quen chứ, hơn nữa tôi cũng biết tiếng Trung cơ mà.” 
Nói đoạn, anh ta liền dùng thứ tiếng Trung ngọng nghịu của mình nói: “Nế hảo! ” 


Trác Mộc Cường Ba khẽ bật cười. Lê Định Minh lại nói: “Anh Sean có nghiên cứu rất sâu đối 
với ngành sinh vật học, vừa nãy chúng tôi đang nói chuyện về mấy loài sinh vật thần kỳ trong 
rừng Amazon... ” 


Trác Mộc Cường Ba liền nói: HỘI, suứt nữa thì tôi quên mất, Định Minh cũng là nhà động vật học 
mà. ” 

Lê Định Minh bổ sung thêm: “Loại lưỡng thê.” 

Ba người nói chuyện thêm một lát, tới khi Lữ Cánh Nam gọi Trác Mộc Cường Ba mới thôi. Giờ 
đây, Lữ Cánh Nam, đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và Nghiêm Dũng là những người 
quyết sách của đội ngũ này, rất nhiều sự việc đều do bến người này thảo luận rồi đưa ra quyết 
định. Những thành viên khác trong đội gọi họ sau lưng là Bốn kẻ đầu sỏ. 


Bốn người lại thương thảo một hồi xem có nên điều chỉnh vị trí ngồi của các thành viên hau 
không, ngoài ra còn lập kế hoạch cho các chỉ tiết như hành trình và thời gian nghỉ ngơi của ngàu 
mai. Xong xuôi mọi việc, Trác Mộc Cường Ba mới trở lại chỗ mũi thuyền nói chuyện với Đường 
Mẫn một lát. Đường Mẫn đã thấm mệt, liền gối đầu lên đùi gã mà ngủ. Nhìn Đường Mẫn ngủ 
sau, Trác Mộc Cường Ba lại đưa mắt ngước lên nhìn bọn Trương Lập vẫn đang nói chuyện, 
trong lòng thầm nhủ: cuối cùng cũng qua được hai mươi bốn tiếng đầu tiên rồi. Nhưng gian nan 
thực sự mới chỉ bắt đầu. Trong hai mươi bốn tiếng đầu tiên nàu, đồng hồ sinh học của con người 
vẫn còn tương đối rõ ràng chính xác, thế nhưng, từ tiếng thứ hai lăm, đồng hồ sinh học sẽ bắt 
đầu loạn nhịp, lúc lẽ ra phải ngủ lại không cảm thấy buồn ngủ, tới giờ ăn cơm mà không có cảm 
giác đói, tất cả đều sẽ rối loạn. Tới lúc ấy, có bao nhiêu người có thể vượt qua được, gã hoàn 
toàn không biết. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng lặng lẽ thiếp đi. 


Trong mơ hồ, dường như gã lại nghe thấu giọng nói thân quen của cha mình: “Con à, ta biết 
con chán ghét tôn giáo, cũng không tin vào thần Phật, thế nhưng, có những sự việc lại không 
thể phủ định được. K thực, trong lòng mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, bất luận là 
con có bối cảnh tôn giáo hay không, bất luận là con có phải kẻ theo thuyết vô thần luận hay 
không. Thứ tín ngưỡng ấy, cũng là một sự theo đuổi, một thứ sức mạnh khiến cho con người ta 
tiếp tục sống. Sinh tồn, là dục vọng bản năng về vật chất của con người và tất cả mọi sinh vật 
khác, kể từ lúc bắt đầu, sinh mệnh đã được định sẵn là sẽ phải không ngừng nỗ lực vùng vẫy để 
có thể tiếp tục sống; còn tín ngưỡng, lại là dục vọng bản năng về tinh thần mà chỉ riêng con 
người mới có. Có những lúc, thậm chí nó có thể vượt lên trên bản năng dục vọng vật chất của 
nhục thể, khiến con người ta hoàn thành được những việc không thể hoàn thành. Thế nhưng 
con người rất yếu ớt, không chỉ là nhục thể yếu ớt, mà tâm linh của con người cũng yếu ớt như 


Trang 1.507/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vậu. Nhân loại thời viễn cổ chính vì thân thể yếu ớt và tri thức kém cỏi lạc hậu, nên từ khi sinh 
ra đã cảm thấu sợ hãi tất cả những gì mình không biết, sợ hãi trước những sự vật lạ lẫm, sợ hãi 
những sức mạnh lạ lẫm với mình. Cổ nhân hệt như những đứa trẻ sơ sinh vậu, đối với tất cả mọi 
thứ đều hết sức hiếu kỳ và sợ hãi. Con người dẫu thế nào cũng sẽ gặp phải những vấn để khó 
khăn không thể giải quuết, những nỗi sợ không thể khắc phục, tới lúc đó, thế giới tinh thần của 
họ sẽ cần đến một nơi để gửi gắm, họ mong có một thứ gì đó sẽ giúp đỡ mình trong lúc khó 
khăn hoạn nạn, mang đến hụ vọng trong lúc mình tuyệt vọng, mang ánh sáng đến từ bóng tối 
âm u, xua đuổi nỗi sợ và sự tà ác nơi sâu thẳm nội tâm mình. Vì thế, mới có thần...” 


“Cường Ba thiếu gia, dậy đi...” Trác Mộc Cường Ba cảm giác mình vừa ngủ được một lát, đã 
nghe thấu tiếng gọi của Nhạc Dương. Gã mở mắt ra, nghe Nhạc Dương nói tiếp: “Chắc là đợt 
sóng thứ hai sắp tới rồi đó.” 


“Cái gì hả? Nhanh vậy sao? ” Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, vội đứng 
bật dậy, dồn dập hỏi Nhạc Dương: “Cậu chắc chắn chứ? ” 


Nhạc Dương bật máy tính lên, nói: “Cường Ba thiếu gia, anh xem, đây là một điểm nữa mà 
chúng ta chưa hoàn toàn lý giải được. Tại sao hình vẽ chú thích thời gian lại trừu tượng như vậy, 
đến nỗi cả pháp sư Á La và mấy người trong tôn giáo của ông ấu cũng không thể nhận ra. Tôi 
đã quan sát rất kỹ những kú hiệu ấu, cuối cùng phát hiện ra rằng những hình này không vẽ một 
loài động vật hoàn chỉnh, mà là hai loại động vật khác nhau tổ hợp lại mà thành. Anh xem hình 
này đi, đầu bò đuôi gà, còn cả cái nàu nữa, mặt hổ thân khỉ, vì vậu mới thành ra khó lú giải. Sau 
đó tôi lại sực nhớ ra bài thơ ở thôn Công Bố, bài thơ ấy nói rằng, các vị dũng sĩ mỗi ngày chỉ 
nghỉ ngơi hai lần, tại sao lại nghỉ ngơi hai lần chứ? Nếu nói rằng không chỉ có một loại động vật 
đại biểu cho thời gian, mà là hai loại, vậy thì... còn nữa, thời gian ghi lại ở những điểm quan trắc 
của chúng ta hiển thị rất rõ ràng, mỗi ngày nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng dâng trào lên hai 
lần, chỉ là một lần nhiều và một lần ít mà thôi. Nếu hoàn nguyên hai phần của ký hiệu này, vậu 
thì, chúng ta cũng có một khoảng thời gian rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Mấy giờ rồi? ” 

Nhạc Dương đáp: “Năm giờ sáng.” 

Trác Mộc Cường Ba giật mình hỏi: “Tôi ngủ lâu vậy cơ à? ” 

Nhạc Dương nói: “Cường Ba thiếu gia, anh xem có nên gọi mọi người dậy không...” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Được, gọi hết mọi người dậy đi, chuyện nàu không thể sơ xuất 
được.” 

Mọi người đang say giấc nồng thì bị đánh thức, mấy người còn làu bàu vừa mới ngủ xong, cũng 
có người hình như chưa hề ngủ chút nào. Trác Mộc Cường Ba lo lắng nhìn bọn họ. “Nào, mọi 
người phấn chấn lên! ” Gã cất tiếng khích lệ, “Nghe đây, đợt sóng thứ hai sắp ập đến rồi, nếu 
không muốn vừa mới bắt đầu đã bị rơi khỏi đội ngũ thì hãy tập trung tinh thần, bám chắc vào 
mạn thuyền.” 


“Gì hả? ” 


“Lại nữa à? ” 


Trang 1.508/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Muốn lấy mạng người ta chắc! ” Các thành viên mới mồm năm miệng mười kêu toáng lên. Thế 
nhưng, một âm thanh khác đã nhanh chóng làm bọn họ vên tĩnh lại. “Ù ù...” “Ù ù...” nước bên 
mạn thuyền lại nổi gợn sóng lăn tăn lần nữa. Phán đoán của Nhạc Dương hoàn toàn chính xác, 
đây chính là tín hiệu cảnh báo, khiến mọi người đều khắc khoải âu lo. 


Âm ảm lao đến, rôi lại gầm thét lao đi, con rồng khổng lỗ màu bạc tựa như kẻ quét đường ở 
vương quốc dưới lòng đất, cách một quãng thời gian lại xuất hiện, làm sạch hang động một lượt - 
sức mạnh vô địch thực khiến người ta phải run sợ. Lần này con nước ập tới còn lớn hơn, mạnh 
mẽ hơn, cả con thuyền lớn tựa như chiếc ca nô lướt sóng, mấy lần bị hất văng lên khỏi mặt 
nước, bọt nước bắn tóe nơi mũi thuyền khiến toàn bộ đoàn thám hiểm ướt nhẹp. Bàn tay nắm 
chặt lấy mạn thuyền của mỗi người trắng nhợt vì dùng sức quá độ, ai cũng hiểu rằng, chỉ cần 
lỏng tay một chút, ắt sẽ bị rơi khỏi đội ngũ như Trác Mộc Cường Ba đã cảnh báo. Phía sau kia là 
bóng tối vô tận mịt mùng, không ai biết mình sẽ bị dòng nước xiết khủng khiếp cuốn trôi đi tới 
tận đâu, cũng không biết mình có thể cảm cự được bao lâu giữa dòng nước ấy. Nhạc Dương hai 
tay ôm chắc mũi thuyền, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm sợi dây thừng vốn đã bị kéo 
căng như dây đàn, chịu áp lực tấn công dữ dội của dòng nước càng thít chặt, nghiến vào khung 
thuyền “ken két”. Quả tim Nhạc Dương cũng dần dần thắt lại như chỗ bị dây thừng thít chặt. 
Anh hiểu rất rõ, một khi dâu thừng không chịu nổi lực kéo quá mạnh của con sóng dữ mà đứt, 
cả con thuyền bị trôi về vị trí xuất phát thì vẫn còn là may, nếu thuyền bị kẹt ở đâu đó hoặc va 
đập mạnh mà đắm hoặc thủng, kết cục chắc trăm phần trăm sẽ không ai sống sót ra khỏi hang 
ngầm này được. Anh đã hạ quyết tâm, nếu cầm cự qua được đợt sóng này, lần sau ít nhất cũng 
phải dùng hai sợi dây thừng trở lên để buộc thuyền cho chắc. 


“Xoảng xoảng! ” Nhạc Dương chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối đen. Ánh sáng từ phía sau chiếu 
tới, thì ra, lực va đập khủng khiếp đã hất cả con thuyền lên cao, ngọn đèn pha lắp trên mũi 
thuyền vừa khéo đập mạnh vào một nhũ đá buông xuống, lập tức tắt ngóm. Rế đó nghe một 
tiếng “ôi chao”, cũng không hiểu là ai đang kêu lên nữa. 


Trác Mộc Cường Ba quát lên chỉ huy: “Cần thận! Cần thận nhũ đá trên đầu! Bám chắc vào mạn 
thuyền, rạp người xuống, mau rạp xuống! ” 


Một bóng đen lướt qua đỉnh đầu, Triệu Trang Sinh nhìn thấy rất rõ ràng, còn thò tay lên chụp 
bắt. Đúng lúc ấu, con nước đột nhiên hụt xuống, rồi bỗng nhiên lại dâng lên, đoạn cuối thuyền 
rắn bất ngờ vềnh lên, Lê Định Minh và Triệu Trang Sinh gần như cùng lúc trượt tay, thân thể bị 
hất văng giữa không trung, tưởng như sắp bị hất ra khỏi thuyền. Ba Tang và pháp sư Á La ngồi 
sau lưng họ vội vươn ta ra tóm lấu, giữ chặt cổ chân hai người. Pháp sư Á La hét lên với Triệu 
Trang Sinh: “Bắt được cậu rồi! ” 


Nhưng Triệu Trang Sinh lại cũng hét lên: “Thả tôi ra! ” Pháp sư Á La ngồi yên tụng niệm kinh 
văn, mặc cho Triệu Trang Sinh vùng vẫy thế nào cũng không giằng thoát ra được. Triệu Trang 
Sinh vừa vùng vẫu vừa hét lớn: “Lú Hồng! Lú Hồng rơi xuống rồi! ” Nhạc Dương ở mũi thuyền 
nghe thấu, trái tim đau thắt lại! 


Còn Lê Định Minh thì bị Ba Tang quật mạnh trở lại thuyền, kế đó cả con thuyền lại nghiêng ngả 
một phen. Ba Tang hét lớn: “Bám chặt vào ba lô! ” 


Lúc nàu con thuyên hình rắn trông chẳng khác nào một chiếc xe hơi đang lao hết tốc lực trên 
bãi đá lởớm chởm, liên tục bị giật tung lên theo dòng nước lên lên xuống xuống. Cả quá trình ấy 


Trang 1.509/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, rồi con sóng ập tới đó mới từ từ dịu đi. Trong đoàn thám hiểm, 
chỉ có các thành viên đã từng đến châu Mỹ mới từng trải nghiệm một cách sâu sắc thứ sức mạnh 
cuộn trào mãnh liệt và không thể kháng cự ấy. Trong hồi ức của họ, cả cơn lũ đó là một quá 
trình giật lắc điên cuồng kéo dài vô tận, xương cốt toàn thân lỏng lẻo như rời cả ra, thậm chí cả 
ú thức và tư duy cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn một chút tỉnh táo cuối cùng để giữ cho các ngón 
tau bám chặt lấy bất cứ thứ gì, chỉ biết bám cho thật chặt, còn lại tất cả đều không quan trọng 
nữa. Giờ đây tình hình cũng gần như thế, bàn tay bám chắc mạn thuyền của họ cơ hồ đã ngưng 
tụ hết sức mạnh toàn thân, còn những bộ phận khác trên cơ thể đã mất đi cảm giác tri giác. Sau 
đó, dù đã sóng yên gió lặng, nhưng ai nấy đều phải nằm vên tại chỗ một lúc thật lâu thì cơ bắp 
mới dần dẫn ngưng tụ được sức mạnh. Mạnh Hạo Nhiên không hiểu nguyên tắc này, vừa đứng 
lên đã ngã lộn nhào một cú. Anh ta quỳ trên thuyền, hai tau ôm chặt ba lô; lúc ấy mới phát hiện 
ra, cánh tay mình khẽ run run, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hóa ra không chỉ mình mình như thế, 
Lê Định Minh còn đang run dữ dội hơn. 


Mấy phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, pháp sư Tháp Tây đứng dậy trước nhất, 
vững vàng bước lên mấy bước đến bên cạnh Trương Kiện hỏi: “Cậu không sao chứ? ” Ông nhìn 
thấu rất rõ, một cột nhũ đá lớn đã cọ mạnh vào lưng anh ta, tiếng “ôi chao” trong lúc hỗn loạn 
ấu, chính là do Trương Kiện phát ra. 


Vâng trán Trương Kiện lấm tấm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt. Anh ta mỉm cười nói: “Không 
sao cả, chỉ va chạm một chút thôi, á! ” Pháp sư Á La nhẹ nhàng gỡ mảnh áo sau lưng anh ta. 
Mồ hôi Trương Kiện túa ra, chảy xuống tong tỏng. Đường Mẫn ở phía sau nhìn thấy rất rõ, cả 
một mảng da thịt lớn sau lưng Trương Kiện đã tróc, máu thịt bầy nhảy. Chỉ nghe cô kinh hoảng 
thốt lên: “A, áIl ” 


Pháp sư Á La quay sang nói với Đường Mẫn: “Tôi nghĩ, cần thứ gì đó để cầm máu.” 


Đường Mẫn vội buông tay đang bám vào mạn thuyền, run rấu kéo khóa ba lô, nhưng kéo đi kéo 
lại mấy lần cũng không sao mở ra được. Pháp sư Tháp Tây thấy vậy liền bước tới giúp. Đường 
Mẫn nói: “Gạc ở ngăn thứ hai, bên dưới là băng, thuốc sát trùng ở ngăn thứ ba bên trái.” Lữ 
Cánh Nam cũng đứng dậy đi tới giúp một tau. Nhạc Dương bóp bóp nắm tay, tau chân cũng đã 
hoạt động trở lại được. Anh nghiêng người bấu lấy tay Trương Lập, nói: “Mau đi xem cái đèn 
kia, hình như hỏng mất rồi.” 


Chư Nghiêm ở bên cạnh lên tiếng: “Có lẽ hỏng rồi, tôi thấu cột đá đó đập thẳng vào vỏ đèn.” 


Trác Mộc Cường Ba đứng lên, nói với Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương: “Hai anh không 
sao chứ? ” Cả hai lắc lắc đầu, đồng thời quay đầu lại nhìn Trương Kiện đang bị thương. Nghiêm 
Dũng nói: “Hừm, cuối cùng cũng sống sót.” Nói đoạn, toan đứng dậu, chẳng ngờ bắp chân bỗng 
nhiên mềm nhũn ra, cả người bổ nhào về phía trước, may mà tay chụp được cái ba lô của 
Trương Lập mới không ngã lăn ra. Lúc ấy, anh ta bỗng nhận thấy vị trí bên phải mình bỏ trống, 
liền buột miệng hỏi: “Lý Hồng đâu? ” 


“Lụ Hồng rơi xuống rồi! ” Triệu Trang Sinh rống lên một tiếng, nhân lúc pháp sư Á La hơi lỏng 
tay, liền giật mạnh người lao xuống dòng U Minh hà. Ba Tang quát lớn: “Điên à! Đừng có mà tự 
lao đầu vào chỗ chết! ” 


“Lụ Hồng rơi xuống rồi à? ” Trác Mộc Cường Ba cũng giật mình kinh hãi. Lý Hồng ngồi phía 
sau gã, bị tuột tay mà không hề thốt lên tiếng nào. Lúc đó tất cả mọi người đều cúi gằm đầu 


Trang 1.510/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuống, thành thử cũng không ai phát hiện ra Lý Hồng bị nước cuốn bay qua đầu họ. Con sóng 
cao gần mười mét đột nhiên ập đến, nếu như bị cuốn đi trong lúc đó, giờ làm sao mà tìm thấu 
được nữa chứ? 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đến đuôi thuyền, chiếu đèn pha xuống mặt nước, cố tìm 
kiếm bóng hình Triệu Trang Sinh. Giây lát sau, anh ta nhô đầu lên khỏi dòng nước tối đen như 
mực, phẫn nộ đập tay xuống mặt nước làm bắn tung tóe, tức giận hét lên: “Lý Hồng rơi xuống 
rồi, tại sao các người không chụp lấy cậu ấy? Các người tài giỏi thế cơ mài! Khụl Khụ khụ... khụ 
khụ...” Ho khù khụ một tràng, rồi anh ta lại chìm xuống... 


Nhạc Dương ở đuôi thuyền kêu lên: “Còm ơi, mau lên đây! Phía sau còn con sóng nhỏ nữa, cậu 
sẽ bị cuốn đi mất đấy! ” Nhưng Triệu Trang Sinh không trả lời, hai tay cứ vùng vẫu múa mau, 
dường như có gì đó không ổn. 


Trác Mộc Cường Ba không kịp cởi áo đã nhảy luôn xuống nước, kéo Triệu Trang Sinh trở lại, 
lớn tiếng quát: “Lú Hồng bị cuốn đi, chúng ta ai cũng hết sức đau lòng, nhưng cậu làm như vậy, 
có phải là muốn chúng tôi lại mất thêm một người đồng đội nữa hay không? ” 


Triệu Trang Sinh được kéo trở lại thuyền, Trác Mộc Cường Ba cũng leo lên, nước sông lạnh 
buốt làm gã không khỏi rùng mình mấy lượt. Triệu Trang Sinh cuốn mình trong chăn, đờ đẫn 
ngồi thẫn thờ ra đó, miệng lắm bẩm: “Tối qua cậu ấu còn nói với tôi, sau chuyến này trở về bọn 
tôi sẽ cùng leo lên đỉnh Khawakarpo... 2” 


Anh ta cũng hiểu rõ, lúc đó Lụ Hồng bị hất bay lên cách mặt thuyền đến ba bốn mét, chẳng 
người nào có thể kéo lại được, chính bản thân anh ta cũng chỉ hơi nhồm người lên mà đã bị 
quăng ởi, suứt chút nữa thì cùng chung số phận với Lý Hồng rồi. 


Khóe miệng Nhạc Dương run run, sắc mặt tái nhợt. Anh bước đến trước mặt Triệu Trang Sinh. 
Hai người đờ đẫn nhìn nhau, đều nhận ra sự bi thương đau đớn trong ánh mắt đối phương. Nhạc 
Dương không thể ngờ, Lụ Hồng lại ra đi nhanh như vậuy, đột ngột như vậu. Sau cơn lũ càn quét, 
mặt sông đen ngòm lại trở về trạng thái phẳng lặng, không còn nhìn thấu bất cứ thứ gì nữa. 


“Lú Hồng...” Nhạc Dương đột nhiên hướng về phía bóng đêm hét toáng lên. 


“Lý Hồng... Lý Hồng... Lý Hồng...” Trong hang động vẳng lại vô số tiếng vọng, có thể nghe rõ 
được tiếng kêu của Nhạc Dương đang đi xa dần xa dần trong hang động. 


“Nhất định phải sống đấy...” 
“Nhất định phải sống đấu... nhất định phải sống đấy... nhất định phải sống đấy...” 


Triệu Trang Sinh cũng hét lên theo, tiếng hét của hai người tựa như hai con giao long quấn chặt 
lấu nhau, lan đi xa theo dòng nước xiết cuồn cuộn, để lại vô số gợn sóng lăn tăn tan biến trong 
chớp mắt. Tất cả đều hiểu rõ, trong dòng nước xiết thế nàu, tỉ lệ sống sót gần như bằng không, 
nhưng có lẽ Lý Hồng lại bị cuốn tới một bình đài nào đấy, hoặc ôm được một cây trụ đá ở đâu 
đó. Không chừng... không chừng anh ta lại có thể lội nước qua bóng đêm, trở về thôn Công Bố 
rồi. Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều nghĩ như vậy để tự an ủi mình, cố nén nỗi đau trong 
lòng và lệ nóng nơi khóe mắt, im lặng nhìn đăm đăm vào bóng đêm mịt mùng. 


Gương mặt Lữ Cánh Nam không hiện lên bất cứ cảm xúc nào. Cô nhìn Nhạc Dương nói: “Đừng 


Trang 1.511/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quên, cậu là quân nhân, nếu cậu không muốn mất thêm nhiều người nữa thì lập tức trở về vị trí 
ngav. ” 


Sean ngoảnh đầu lại nhìn Vương Hựu. Lúc huấn luyện, hai người trước đây từng tham gia đoàn 
phượt đến châu Mỹ này nói chuyện không nhiều, mà giữ khoảng cách nhất định, lúc này thành 
ra lại hòa nhập với các thành viên mới. “Sao hả? Còn kích thích hơn hồi ở châu Mỹ đúng 
không? ” Sean hỏi, khóe miệng như cười. Vương Hựu tay vẫn đang bám cứng đờ ở mạn thuyền, 
hờ hững nói: “Thế này có đáng gì chứ.” 


Ở cuối thuyền, Ba Tang cũng đã đứng lên, nhìn dòng nước chảy bên mạn thuyền, rồi vỗ vỗ lên 
vai Lê Định Minh lúc ấu vẫn chưa kịp định thần, đoạn quay đầu nhìn pháp sư Á La. Pháp sư vẫn 
ngồi vững như núi, lúc con nước ập đến, pháp sư Á La không hề bám vào mạn thuyền, nhưng 
thân thể lại vẫn dính chặt vào thuyền, không hề nhúc nhích di động, tới giờ ông vẫn giữ nguyên 
tư thế ấy, dường như còn đang nhập định chưa tỉnh vậy. Ba Tang bất giác đưa tay lên vuốt vuốt 
hàm râu, anh ta càng lúc càng không thể nhìn thấu được vị pháp sư già nhìn bề ngoài có vẻ hết 
sức gầy gò yếu đuối này. Còn pháp sư Tháp Tây nữa, rồi cả Lữ Cánh Nam, Cường Ba thiếu gia, 
và gã ngoại quốc Sean kia nữa, cao thủ lợi hại trên con thuyền này quả thực nhiều ngoài sức 
tưởng tượng. 


Vết thương trên lưng Trương Kiện được tiêu độc bằng oxy già rồi đắp một lớp gạc, băng bó cần 
thận, không còn quá đau đớn nữa. Mọi người còn lại cũng dần dân hồi phục. Duy chỉ có Lê Định 
Minh là vẫn túm chặt lấu ba lô của mình, sắc mặt lúc xám xịt lúc trắng nhợt, hai môi xanh ngoét, 
chốc chốc khoé miệng lại giật giật một hồi. Mọi người đều hiểu, anh ta đã quá sợ hãi. Đúng vậu, 
đối với một người bình thường mà nói, trải nghiệm đi sướt qua bên cạnh Tử thần như vậy, cả đời 
chỉ cần một lần cũng đã quá đủ rồi, càng huống hồ trong hai ngày tiếp theo đây, bọn họ vẫn 
phải liên tục gặp phải tình cảnh như vậy nữa. Không ai trách cứ Lê Định Minh cả, ngược lại mọi 
người còn quây lại an ủi anh ta nữa. 


Rốt cuộc Lê Định Minh cũng dân dân bình tĩnh phần nào. Đội trưởng Hồ Dương chủ động yêu 
cầu đổi vị trí với anh ta. Vậu là Lê Định Minh ngồi giữa, đội trưởng Hồ Dương ngồi ở cuối 
thuyền. 


Đèn pha ở mũi thuyền đã hỏng, Trương Lập thay một ngọn mới. Họ sớm đã có chuẩn bị để đối 
phó với tình huống này, trong hành trang mang theo có tới mấy chiếc đèn dự phòng. Điều duụ 
nhất chưa kịp chuẩn bị, chính là không ai ngờ dòng nước lại dữ dội tới nhường ấy. Trương Lập 
nghĩ ngợi giây lát, rồi đề xuất dùng dây thừng buộc vào các thanh ngang của khung thuyền, sau 
đó mỗi người sẽ dùng khóa móc buộc mình với thân thuyền, như vậy thì sẽ không sợ bị hất văng 
khỏi thuyền lúc tròng trành nữa. Nói làm là làm luôn, Trương Lập thay một ngọn đèn mới, kế đó 
bắt tay vào cải tạo con thuyền. Chẳng mấy chốc, con thuyền hình rắn ấy lại tiếp tục khởi hành. 


Xoáy nước đen 


Nhạc Dương nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, cần thận phân biệt từng đoạn đường, 
đồng thời sử dụng các thiết bị đo đạc tuyến đường họ đã đi qua. Sau khi đoàn người xuôi dòng 
được 211 kilomet, Nhạc Dương nói với Trác Mộc Cường Ba: “Cường Ba thiếu gia, bảo mọi 
người chú ú khống chế tốc độ, đoạn phía trước đi chậm một chút thôi, chúng ta bắt đầu tiến vào 
khu vực có nhiều lối rẽ nhánh nhất rồi đấy, sơ sấu một chút là lạc đường ngay.” 


Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng nói: “Tổ ba ngừng chèo thuyền. Nghiêm Dũng, Sean và pháp sư 


Trang 1.512/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tháp Tây giảm tốc độ lại.” Sợ Sean không hiểu, gã nói lại một lượt nữa bằng tiếng Anh. 


Nhạc Dương chăm chú quan sát phía trước, thấu mặt nước đen kịt lại xuất hiện những gợn sóng 
nhỏ lăn tăn, anh vội nói “Cường Ba thiếu gia, vào khu vực nước xiết rồi đấu, lại nước xiết nữal ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Vào vùng nước xiết rồi, mọi người chuẩn bị! ” 


Cả đoàn đều cảm sẵn mái chèo trên tay. Vừa chuẩn bị xong, chợt nghe Nhạc Dương khàn giọng 
hét lên: “Thác nước ngầm! ” 


Con thuyền bỗng thụp xuống, bắt đầu từ mũi thuyền, cảm giác như ngồi trên tàu lượn siêu tốc 
trong công viên vậu. Con thuyền rắn bám sát vào mặt nước, như một con côn trùng nhuyễn thể 
khổng lô trượt xuống thác nước, thân thuyền còn chưa ổn định, mũi thuyên đã lại hụt bằng một 
cái. Hóa ra là gặp một thác nước khác, liên tiếp năm thác nước ngầm nối liền nhau. Lần nàu 
cũng nhờ mấy cái khóa móc dùng khi leo núi của Nhạc Dương, mọi người mới không bị hất văng 
ra khỏi thuyền. Tuy nhiên liên tiếp rơi tự do như thế, so ra thì cũng chẳng khác gì liên tiếp nhảy 
xuống năm lần từ độ cao năm mét là bao. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba tái mét hết cả mặt màu, 
dạ dày quặn lên muốn nôn oe. 


Vậy vẫn còn chưa hết, sau khi rơi xuống thác nước thứ năm, Nhạc Dương lại kêu lên: “Dòng 
chính sông ngầm, cảnh báo cấp ba.” 


Chư Nghiêm không kiểm chế được, mới ngoác miệng ra chửi: “Mẹ nó chứ! ” con thuyền rắn đã 
rơi mạnh xuống giữa dòng sông. 


Dòng chính của con sông ngầm này rộng đến gần hai chục mét, chảy ầm ầm từ Đông sang Tâu, 
sóng dâng cuồn cuộn cao tới ba bốn mét. Sau khi rơi xuống, con thuyền rắn như thể bị đấu ra từ 
một lễ nhỏ khuất nẻo nào đó, thân thuyền liền xoay ngang ra, ánh đèn pha không ngừng vạch 
những quảng sáng loang loáng lên vách đá ven sông. Nhạc Dương bất chấp cổ họng đau rát, lớn 
tiếng hét ầm lên: “Phương hướng, giữ vững phương hướng, người nào ở bên trái thu mái chèo 
lại Bên phải chèo ngược maul Tôi nói là chèo ngược cơ mài Đừng chèo thuận dòng nữal Đổi 
hướng, đổi hướng mau lên! ” 


“Hai trăm mét phía trước có chỗ rẽ, mọi người cố lên... không kịp mất rồi! ” 

“Nghe đây! Lúc nào tôi nói `tráï một tiếng, những người bên trái dốc hết sức mà chèo, những 
người ngồi bên phải đồng thời cũng chèo ngược lại, như vậu thì có thể khống chế được phương 
hướng rồi! Nếu tôi nói `phải' thì làm ngược lại nhé; tôi nói `tiến, thì tất cả chèo về phía trước; tôi 
nói `lùï, cả đội lại chèo ngược về sau. Mọi người hiểu hết chưal ” 

“Chú ú, trái! ” 

“Qua mất rồi, phía trước còn năm chỗ rẽ cho chúng ta lựa chọn. Phải! Phải! Phải! ” 

“Nhất định phải ổn định được thân thuyền đãi Tiếp theo nào, phải! ” 

“Phải! ” 

“Phải! ” 


“Không được, thuyền không giữ được phương hướng thì không thể nào tiến vào hang động đã 


Trang 1.513/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


định trước, xem ra chúng ta chỉ còn cách để thuyền đi thẳng về phía trước thôi vậu. Đoạn phía 
trước cũng có lối rẽ, nhưng nhìn màu sắc trên bản đồ thì không dễ đi cho lắm đâu.” 


Con thuyền hình rắn to lớn cứ vậu mà xoay tròn giữa dòng sông ngầm rộng lớn, lúc thì đụng vào 
vách đá bên trái, chốc sau đập vào vách đá bên phải, kế đó lại bắt đầu xoay tròn theo hướng 
ngược lại. Mỗi lần va chạm đều bật mạnh, thân thuyền chắc chắn dường như không vấn đề gì, 
nhưng những người ngồi trên thuyền, đặc biệt là các thành viên mới, thì đều bắt đầu cảm thấy 
không chịu đựng nổi. Chỉ riêng lực lụ tâm do con thuyền xoay tròn đã đủ khiến người ta đầu 
váng mắt hoa rồi, càng không nói gì đến chấn động sau mỗi lần va chạm, cảm giác như thể cả 
lục phủ ngũ tạng đều muốn bung ra khỏi lồng ngực. Có lúc nhìn con thuyền lao nhanh đập 
mạnh vào vách đá, những người không kịp thu mái chèo đều bị chấn động tê rần cả cổ tay. 
Cũng may là mái chèo của họ đều làm bằng thép nhựa, dù bị va đập mạnh thế nào cũng chỉ 
cong vênh biến hình chứ không đến nỗi gãy đôi. Nhưng con thuyền cứ xoay mòng mòng như 
vậy khiến người bên trên không thể nào ngồi vững được, liên tục có người va đập vào nhau, mặt 
mũi, thân thể nếu không bị thúc cùi chỏ hay đạp chân vào thì cũng bị mái chèo “thơm” cho một 
phát, da thịt mảng thì tím bảm, mảng thì tấy đỏ. Nhạc Dương đen đủi nhất. Anh chàng ngồi 
ngay phía trước Trác Mộc Cường Ba, mà xương cốt của gã Cường Ba thiếu gia này thì vừa thô 
vừa cứng, tuy không cố ý, nhưng Nhạc Dương cũng bị dần cho một trận nhừ tử, tau chân mềm 
nhũn bủn rủn. Mỗi lần Nhạc Dương có va đập ngoài ý muốn với Trác Mộc Cường Ba, là người ta 
lại nghe thấu tiếng kêu la thảm thiết của anh chàng vang lên. 


“Cần thận! ” “Anh đụng phải tôi rồi! ” “Ôi chao ôi, cái lưng của tôi! ” “Ngồi vững vào, ngồi vững 
vào! ” “Mái chèo của anh kìal ” “Ôi cái mông tôi! ” Ánh đèn pha loang loáng càng làm tăng 
thêm cảm giác chóng mặt choáng váng. Chẳng được bao lâu, Vương Hựu bỗng cảm thấu mặt 
mình nóng sực, nhớt nhớt nhảy nhây không hiểu là thứ gì. Ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là Mạnh 
Hạo Nhiên không thể chịu nổi được nữa, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều phun ra sạch sẽ cả. Dạ 
dày Vương Hựu vốn cũng đã xóc lên xóc xuống mấy bận, bị Mạnh Hạo Nhiên oe ra đầy cả 
người, anh ta đột nhiên cũng cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả dâng trào lên, vội dựa vào mạn 
thuyền, há miệng ra, rồi cũng ăn bao nhiêu ọe ra hết bấy nhiêu. Triệu Trang Sinh ngồi phía sau 
Mạnh Hạo Nhiên cũng kêu toáng lên: “Nôn đầy ra người tôi rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba hét lớn: “Đừng cãi nhau nữa! Nắm chắc dây thừng, thu hết mái chèo lại! 
Đoạn sông này không ngắn đâu, còn phải xoay tròn thêm một hồi nữa đấy, tất cả gắng lên cho 
tôi! Nếu buồn nôn thì nhoài người ra mạn thuyền mà nôn, đừng nhìn chằm chằm vào chỗ ánh 
đèn pha nữal ” 


Tất cả đều như ngồi trên bánh xe, bị quay cho xâu xẩm mặt mày, không còn phân biệt được 
phương hướng đâu vào đâu nữa. 


Sóng cao từ ba tới năm mét, liên tiếp ập xuống, nếu là con thuyền khác thì e rằng sớm đã lật úp 
từ đầu, không biết còn bị vô số những dòng xoáy ngầm kia kéo xuống tận đáu nước nào nữa. 
Nhưng dù có con thuyền hình rắn đặc biệt ấy, tình hình lúc này của bọn Trác Mộc Cường Ba 
cũng không thể lạc quan được. Khả năng linh động uốn cong thân thuyền của thuyền rắn giữa 
dòng nước cuộn sóng cao ngất này ngược lại đã trở thành một tính năng nguy hiểm. Khi mũi 
thuyền bắt đầu leo lên vượt qua con sóng lớn đang ập đến, thân thuyền vẫn ở khoảng không 
giữa hai ngọn sóng, cả con thuyền liền bị gấp thành hình chữ “Ú”, người ở mũi thuyền và đuôi 
thuyền rạp cả vào giữa; lúc leo lên được đỉnh con sóng, thuyền rắn lại như bị gãy xương sống, cả 
con thuyền gập xuống hai bên, tạo ra một chữ “U” ngược, những người ngồi giữa lại đổ ngược 


Trang 1.514/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sang hai bên, trong cả quá trình ấy, con thuyền vẫn không ngừng xoay tròn. Lúc này, con 
thuyền rắn của họ tựa hồ như con bươm bướm đang đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời 
ngắn ngủi, mũi thuyền và đuôi thuyền là hai cánh bướm. Con bướm chốc chốc lại giãy giụa đập 
mạnh đôi cánh, nhưng vẫn không thể làm gì được hơn là thả mình đảo tròn rơi xuống. Nếu 
không phải các thành viên trong đoàn đều đã dùng dây thừng buộc mình vào khung thuyền, 
chẳng rõ có bao nhiêu người bị hất văng ra rồi. 


Trên đỉnh một ngọn sóng, Trác Mộc Cường Ba đè lên ba lô của Nhạc Dương. Cả hai cùng bị 
quán tính của con thuyền hất văng sang bên trái, tựa như hai quả tạ lớn treo trên dây đu. Trác 
Mộc Cường Ba lớn tiếng hét hỏi: “Đã lỡ qua mất bao nhiêu lối rẽ rồi? ” 


Chỉ khoảnh khắc sau đó, Nhạc Dương đã đè ngược lên ngực Trác Mộc Cường Ba. Hai người 
cùng văng sang bên phải. Nhạc Dương cũng dồn hết sức khản giọng hét lên đáp: “Không biết! 
Không có ánh sáng, tôi chẳng nhìn thấu gì cả! ” Đúng vậu, đèn pha nếu không chiếu thẳng lên 
trần thì cũng cắm đầu vào lòng nước, không thể nào nhìn rõ kịp tình hình hai bên vách. Nhạc 
Dương lại lớn tiếng nói: “Trương Lập! Có thể giữ cho ngọn đèn pha không lắc qua lắc lại thế kia 
không? ” Trương Lập hét toáng lên: “Hả? Cậu nói cái gì? ” Lại một con sóng lớn nữa ập tới, 
mọi âm thanh đều bị nhấn chìm. 


Hai đầu thuyền lại bật vào nhau, xoay một vòng thuận chiều kim đồng hồ, cả Trác Mộc Cường 
Ba và Nhạc Dương cùng lúc đè về phía Trương Lập, nửa thân người của Chư Nghiêm đã bị văng 
ra ngoài thuyền. Anh ta chỉ còn biết bám chặt hai tau vào dâu thừng bảo hiểm, lớn tiếng hét: 
“Trương Lập, cậu đá vào mặt tôi rồi! ” Trương Lập đang bị Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba 
đè cho bẹp dí như đòn bánh tét, đành gắng gượng rặn ra một nụ cười: “Thật là ngại quá.” 


Lời còn chưa dứt, con thuyền rắn lại đập mạnh vào vách đá, cũng chẳng rõ là vách bên trái ha 
vách bên phải nữa, chỉ thấu đập mạnh rồi bật ra, kế đó cả con thuyền lại xoay theo hướng 
ngược lại. Lần va chạm này áp lực quá lớn, khiến những người ngồi ở mạn thuyền bên phải bị 
hất văng hết ra ngoài, chỉ còn nhờ sợi dây an toàn khóa chặt vào với con thuyền. Kể cả những 
người trong thuyền cũng bị tốc độ xoay chuyển quá nhanh làm văng lên không, hai chân rời 
khỏi mặt đất, dưới ánh đèn pha loang loáng, trông cứ như một chuỗi lạp xường đung đưa trong 
trận cuồng phong mãnh liệt. 


Trác Mộc Cường Ba lại lớn tiếng nói với những người phía sau: “Ai ở phía sau, có nhìn rõ chúng 
ta đã bỏ lỡ mấy lối rẽ rồi hay không? ” 


Không người nào trả lời, thông thường khi Nhạc Dương đã không thể quan sát được, thì những 
người khác cũng không khá khẩm gì hơn, huống hồ tình hình lúc này lại còn tôi tệ như vậu, vừa 
mới đỡ được cả bãi thực phẩm đang tiêu hóa dở dang chua lòm tanh loét không biết của ai phun 
tới, sau lưng lại bị người khác vừa đấm vừa đạp, ai nấy đều không tự chủ được, hết nghiêng bên 
này lại rạp sang bên kia. Thuyền rắn như thể một con bò mộng đang lên cơn cuồng nộ, toan hất 
văng lũ trẻ chăn bò cưỡi trên lưng mình xuống đất. Trong tình trạng xoay mòng mòng lại dập 
dẻnh lên xuống liên tục như thế, cả bọn Trác Mộc Cường Ba chỉ có vài người là kiểm chế được 
cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, không ọe ra. 


Giữa lúc con thuyền xoay nhanh vù vù, ánh mắt Trác Mộc Cường Ba chợt lóe lên, chỉ thấy ở 
phía ánh đèn pha rọi tới hình như có mấy cửa hang tối om. Xem ra đoạn sông chính này đã đến 
tận cùng, chẳng mấy nữa cả bọn sẽ tiến vào nhánh rẽ. Gã hét lớn: “Nhạc Dương, phía trước có 


Trang 1.515/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy lối rẽ đấy, chú ú quan sát, chúng ta vào hang thứ mấy đây! ” Lời vừa mới dứt, bỗng nghe 
“vù”, một cái ba lô to tướng tựa như ngọn núi nhỏ bay vèo về phía Trác Mộc Cường Ba. Lúc nàu 
gã đang cùng cả con thuyền xoay về phía bên phải, hai chân quúnh vào nhau như người đánh 
Túy quyền. Trong lúc luống cuống, gã vội vung tay hất đi. Quả núi nhỏ đập mạnh vào sau gáu 
Nhạc Dương một cú, kế đó lướt ra khỏi con thuyền, chìm xuống dòng nước tối om, không còn 
thấy bóng dáng đâu nữa. Kế đó phía sau lại có một chiếc ba lô khác không rõ của ai bay “vù” 
lên, suýt chút nữa thì hất văng cả Nghiêm Dũng ra ngoài! 


Toàn thân Trương Lập lơ lửng trên không, anh nghiêng đầu tránh cái chân vung tới của Nghiêm 
Dũng, rồi hét lên: “Ba lô của ai rơi đấy! Mọi người giữ chặt ba lô vào! Đừng để văng ra ngoài 
thuyền! ” Thì ra, các điểm chốt cố định của Trương Lập thiết kế là dựa trên cường độ dòng nước 
của lần đầu tiên bọn họ tiến vào U Minh hà, không ngờ lại gặp phải dòng nước xiết đáng sợ đến 
nhường này, quai đeo của ba lô không thể chịu được lực lụ tâm quá mạnh, đã tự đứt lìa ra bau 
vút đi. 


Gần như cả quá trình ấu chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, cú đập làm Nhạc Dương đau đến 
nổ đom đóm mắt, chỉ nghe anh hét âm lên: “Tôi không thấy gì, Cường Ba thiếu gia, tôi không 
thấu gì hết! ” Đợi khi Nhạc Dương hồi phục được thị lực, thì con thuyền hình rắn của họ đã xoau 
mòng mòng trong một nhánh sông nhỏ hơn. Dưới ánh đèn, hai vách đá hai bên gần sát sạt với 
thân thuyền, Nhạc Dương lầm bẩm nói: “Chúng ta, chúng ta đã vào nhánh rẽ rồi sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đáp: “Ứm, cẩn thận! ” Con thuyền rắn lại va phải vách đá, lắc lư 
chao đảo một hồi, những người bị hất văng lên không trung đột nhiên cảm thấy lực kéo kỳ dị kia 
biến mất, lập tức rơi lộp bộp xuống thuyền, rồi lăn lông lốc trong thuyền như người ta lắc thẻ 
xin xăm. 


Liền sau đó, thuyền rắn uốn mình vòng qua một chỗ ngoặt hình chữ “S”, cơ hồ lại vào một 
hang động rẽ nhánh khác, nhưng lúc này mọi người đều đã nằm vật cả ra khoang thuyền, chẳng 
ai còn hơi sức đâu bò dậy được nữa. 


Từ đây trở đi, sông ngầm đã bớt dập dênh lên xuống hơn nhiều, nhưng những con sóng cao ba 
bốn mét vẫn dồn dập hết đợt này lại đến đợt khác, cộng với đà lao nhanh vun vút xuôi theo 
dòng nước, người trên thuyền cũng chẳng hề dễ chịu hơn mấy. Lần này, họ đã phải vật lộn giữa 
dòng nước xiết có thể khiến người ta gãu gân lìa cốt ấu suốt bảy tiếng đồng hô. Bảy tiếng đồng 
hồ liên tục dễnh lên dập xuống như cưỡi trên lưng con bò mộng đang lồng lộn, bảy tiếng đồng 
hồ quay tròn như quạt gió, không có chỗ nào để cập thuyền đỗ lại, không có đoạn nào mặt 
nước phẳng lặng vên bình. Lúc con thuyền tiến vào khu vực nước nông và dần dân bình ổn trở 
lại, người nào người nấy đều đã sức cùng lực kiệt, thậm chí còn có mấy người bị quăng quật đến 
sùi cả bọt mép, hai mắt trắng dã trợn trừng trừng. 


“Chúng ta ở đâu rồi? ” Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên nhìn mảng tối đen như mực bên trên, 
cơ hồ như đang hỏi, lại tựa như lắm bẩm tự nói với chính mình. Nhạc Dương đáp: “Không biết 
nữa, Cường Ba thiếu gia, chúng ta phải đứng dậy xem... xem...” Nói đã tốn sức, hành động lại 
càng tốn sức hơn, Nhạc Dương gục xuống sàn thuyền thở dốc một hồi, chỉ thấy gót chân anh 
chàng đưa lên, sống lưng đập xuống thân thuyền kêu “răng rắc”, cứ thế rồi không sao dậu nổi 
nữa. 


Trương Lập nói: “Ơ địa ngục chứ còn ở đâu nữa. Chúng ta đến địa ngục được hai ngày rồi còn 


Trang 1.516/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gì? Nếu thêm hai ngày như thế này nữa, tôi nghĩ chắc mình không cầm cự được đến lúc trở ra 
đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba thử lật người ngồi dậy, nhưng gã chợt phát hiện ra xương sống của mình 
dường như không thuộc về mình nữa, không sao nhúc nhích nổi. Gã nghiến chặt răng, lấy hai 
cùi chỏ chống người lên, nghiêng nghiêng dựa vào mạn thuyền, nhích dần từng chút từng chút 
một, cuối cùng cũng nghền được cái đầu lên. Kế đó, gã trông thấy bốn người đang đứng: pháp 
sư Tháp Tây, pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam và Sean. Có điều trông Sean đầu tóc rối bù, mặt 
màu xanh xanh tím tím, quần áo rách rưới bẩn thỉu chứ không được hoàn toàn vô sự như ba 
người còn lại. 


Ba người đó là Mật tu giả, tự nhiên không cần phải nói, thế nhưng Sean, cả Sean cũng đứng lên 
được. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấu một luồng sức mạnh từ dưới chân lan tỏa đi khắp 
toàn thân, gã nghiến răng thật chặt, cuối cùng cũng đứng lên được. Bốn người vẫn còn đứng 
vững được ấy bắt đầu tỏa ra giúp đỡ những người thể lực yếu nhất. Trác Mộc Cường Ba giờ mới 
nhìn rõ được tình trạng của toàn bộ con thuyền sau một trận vật lộn với dòng nước... Ba ngọn 
đèn pha, chỉ còn một ngọn ở đuôi thuyền là nguyên vẹn, những chiếc còn lại một thì đã rũ 
xuống như con gà bị vặt mất đầu, lúc sáng lúc tối, còn chiếc ở mũi thuyền sớm đã bị hất văng đi 
từ lúc nào không biết; bên trong thuyền lại càng bừa bộn nhếch nhác hơn, khắp nơi loét nhoét 
bãi nôn; còn cả mấy chiếc ba lô tuy chưa bị hất văng ra khỏi thuyền, nhưng quai đeo bị xé toác 
ra, quần áo, đồ ăn vung vãi khắp xung quanh. Ngoài năm người bọn họ, những người còn lại 
đều ngửa mặt lên trời, nét mặt ngây ngẩn đờ đẫn như lũ trẻ bị bệnh si ngốc bẩm sinh. Trác Mộc 
Cường Ba hiểu rõ, đối với những người đang nằm ấy, trước mắt chỉ cần họ còn thở được đã là 
tốt lắm rồi. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn người bên cạnh mình trước tiên, hơi thở của Nhạc Dương và 
Trương Lập đều rất đều đặn, chỉ là không sao gượng đứng dậy nổi; Chư Nghiêm thở hồn hển, 
nhưng vẫn gắng chịu đựng được; Nghiêm Dũng nghiêng người dựa vào mạn thuyền, ngồi yên 
bất động thở hồng hộc. Gã lại đưa mắt nhìn mấy người bị thương khá nặng, dải băng quấn sau 
lưng Trương Kiện đã thấm đỏ máu tươi, Lữ Cánh Nam đang băng lại cho anh ta; Sean thì đang 
đưa tay lên mũi Lê Định Minh xem còn thở không hay làm gì đó cũng không rõ; Mạnh Hạo 
Nhiên vẫn đang sùi bọt mép, nhưng có pháp sư Tháp Tây ở bên cạnh lo liệu cho; Vương Hựu 
cũng đang sùi bọt mép, pháp sư Á La đang kiểm tra giúp anh ta. Trác Mộc Cường Ba đảo mắt 
một vòng nhìn đám người nằm đầy ra sàn thuyền ấy, rồi nhấc chân lên, loạng choạng ngả 
nghiêng bước được hai bước như người sau rượu, dân dần mới ổn định được thân thể, nhúc nhắc 
bước về phía đuôi thuyền. Gã cảm tưởng như mình đang xem xét chiến trường sau trận đại 
chiến. Những người nằm dưới chân không ai là không máu me đầy mặt, xanh xanh tím tím, 
trông chẳng khác nào bức tranh sơn dầu. Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng dễ chịu gì, 
trong lúc hỗn loạn, mắt phải gã không biết bị tay hay chân ai tương cho một cú khá nặng, giờ 
cảm giác nhìn gì cũng phải nheo nheo mắt lại mới rõ, chắc là đã hơi sưng tấy lên rồi. 


Đúng rồi, Mẫn Mẫn đâu? Mẫn Mẫn sao rồi? Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình. Lữ Cánh 
Nam đang chắn phía trước Đường Mẫn, chắc là tình hình cô đã đỡ hơn phần nào. Nhưng gã vẫn 
chưa vên tâm, vội loạng choạng bước lên hai bước đến chỗ Đường Mẫn. Chỉ thấy Đường Mẫn 
đang dựa lưng vào ba lô, đầu tóc xõa ra rũ rượi che mất nửa khuôn mặt. Trác Mộc Cường Ba 
cần thận quù một chân xuống, khẽ cất tiếng hỏi: “Mẫn Mẫn, em vẫn ổn chứ? ” 


Mẫn Mẫn vếu ớt rên lên hai tiếng “ư ư” coi như trả lời. Trác Mộc Cường Ba gạt tóc cô ra, lập 


Trang 1.517/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tức giật nảy mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đẫm người. Mẫn Mẫn nghiêng đầu ởi, để mái tóc rủ 
xuống che lấp gương mặt, thấp giọng nói: “Em không sao, anh đi xem những người khác đi, họ 
cần giúp đỡ hơn.” Trác Mộc Cường Ba toan chuẩn bị đứng lên, Đường Mẫn lại khua khua tay, 
tựa hồ muốn kéo vạt áo gã lại, nhưng cuối cùng cũng không thể nhấc tay lên nổi, đành thở hổn 
hển, phều phào nói: “Ba lô, ở ngăn giữa trong ba lô đều là thuốc men cấp cứu cả đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba xoa nhẹ lên gương mặt cô qua làn tóc, khẽ nói: “Ừ, anh biết rồi, em nghỉ 
ngơi đi. ” 


Lúc gã đứng lên, thấy Ba Tang ở cuối thuyền cũng đã gắng gượng bò dậy. Nhạc Dương ở mũi 
thuyền tuy chưa nhốm lên được, nhưng đã bò được về phía trước hai bước, gác đầu vào mạn 
thuyền, mượn ánh sáng ngọn đèn pha phía sau quan sát bóng đêm thăm thắm, cả một vùng tối 
tăm tưởng chừng như kéo dài vô biên vô tận. Trác Mộc Cường Ba xoay người lại, bỗng nghe Lữ 
Cánh Nam nói: “Băng gạc.” Gã mở ba lô ra, lấy băng gạc đưa cho cô. Kế đó, lại quay người 
sang bên cạnh, đối diện với Lê Định Minh, chỉ thấy hai hàng lông mày của anh ta đã nhăn tít lại. 


Thấy Trác Mộc Cường Ba bước tới, Sean nói: “Hình như anh ấu không ổn rồi.” 


“Gì hả? ” Trác Mộc Cường Ba giật bắn người, mặc dù lần vượt dòng nước xiết nàu hung hiểm 
hơn bất cứ lần nào trước đó, những người trên thuyền cũng có thể xem như vừa đi lướt qua vai 
Tử thần, nhưng chấn động mãnh liệt và xoáy nước dữ dội ấy cùng lắm chỉ khiến người ta đầu 
váng mắt hoa, buồn nôn buồn mửa là cùng chứ không thể dẫn đến tử vong được. Trừ phi trong 
lúc va chạm với khung thuyền, Lê Định Minh đã bị gãu mất khúc xương nào đó, hoặc nội tạng 
tổn thương nghiêm trọng. 


Thử đưa tay rờ mũi, quả nhiên hơi thở Lê Định Minh chỉ còn mỏng mảnh tựa đường tơ, lồng 
ngực đã ngừng phập phồng, cả mạch đập cũng không thấy nữal Đặt tay lên ngực, tim không 
còn đập nữal “Sao lại như vậy được? ” Trác Mộc Cường Ba lấy vô cùng kinh hãi, vừa nãuy khi 
chạm vào Lê Định Minh gã đã nhận ra, thân thể anh ta tổn thương không nhiều lắm, xương cốt 
vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép gã nghĩ ngợi nhiều nữa: 
“Thuốc trợ tim. Xoa bóp ngoài lồng ngực. Hô hấp nhân tạo.” Trác Mộc Cường Ba nói với Sean. 


Lữ Cánh Nam cũng quay sang hỏi: “Sao vậy? ” 
Trác Mộc Cường Ba đáp: “Anh ấy không thở nữa rồi.” 


“Cái gì hả? ” Lữ Cánh Nam cũng hết sức chấn động. Khi cô nhìn thấy Lê Định Minh lúc nãy, 
anh ta hầu như không hề có vấn đề gì lớn, vậu nên cô mới quay sang cấp cứu cho Trương Kiện 
bị thương nặng hơn, sao vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã tắt thở như vậy được chứ. Lữ Cánh Nam 
vội nói: “Đường hô hấp có thông suốt không? Có phải lúc nôn ra bị nghẹn không? ” Có điều, cô 
cũng biết rõ, thức ăn của bọn họ đều là thực phẩm nén và đồ hộp, dù có nôn ra thì cũng thành 
dạng nhầy nhảy như hồ nhão, không thể có miếng nào quá lớn đến nỗi gây tắc nghẽn đường hô 
hấp được. 


Sean đã làm sạch khoang miệng cho Lê Định Minh, lúc này lắc đầu nói: “Trong khí quản không 
có dị vật gì cả.” Anh ta lấy một tấm băng gạc, kê lên miệng Lê Định Minh, đang chuẩn bị thực 
hiện hô hấp nhân tạo. 


“Quái lạ thật.” Lữ Cánh Nam nhướng đôi lông mày lá liễu, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Anh 


Trang 1.518/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


qua đâu băng bó cho Trương Kiện.” Hễ đến lúc nào tình hình khẩn cấp, Lữ Cánh Nam lại giở 
thái độ giáo quan ra theo thói quen. Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức nghe lệnh, không ú kiến 
gì. 


Lữ Cánh Nam kiểm tra cổ họng Lê Định Minh, không phát hiện có vết thương nào rõ rệt, bèn 
thầm nhủ trong lòng: “Lẽ nào phổi bị tổn thương? ” Cô tiêm cho anh ta một mũi trợ tim, rồi lấy 
đèn ra kiểm tra, đồng tử đã giãn lớn, hoàn toàn không còn phản xạ với ánh sáng. Thấy vậu, cô 
đành thở dài một tiếng, nói với Sean: “Tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực.” Nói đoạn, đứng dậu 
đi về phía đuôi thuyền, lúc vòng qua lưng Sean, cô chợt cảnh giác liếc nhìn anh ta một cái. Gã 
ngoại quốc tóc trắng từ lúc lên thuyền vẫn luôn ngồi sau lưng Lê Định Minh này khiến cô cảm 
thấy bất an trong dạ. 


Lữ Cánh Nam kê miệng sát tai pháp sư Á La thấp giọng thì thảm mấy câu, ánh mắt vị pháp sư 
già sững lại, cũng liếc sang nhìn bóng lưng Sean một cái. Sean đang dốc sức xoa bóp ngoài lồng 
ngực cho Lê Định Minh, đột nhiên cảm thấy sống lưng gai gai lạnh, hơi sững người lại, nhưng 
không quay đầu, tựa hồ như không hề có cảm giác nào, vẫn tiếp tục ấn bóp lên ngực Lê Định 
Minh. Chỉ có điều, trên khóe miệng anh ta ngấm ngầm lộ ra một nụ cười hiếm ai có thể nhận ra 
được. 


Lúc này, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trương Lập đều đã đứng lên được, cũng chia ra giúp 
đỡ những người bị thương khác. Trác Mộc Cường Ba băng bó cho Trương Kiện xong, đang định 
quay sang xem Lê Định Minh thế nào thì chợt có một tiếng còi rít lên làm kinh động tất cả mọi 
người trên thuyền. Tiếng còi vang lên phía mũi thuyền, là Nhạc Dương! Chỉ nghe Trương Lập ở 
phía đó gọi: “Cường Ba thiếu gia, anh mau tới đâu, Nhạc Dương có chuyện muốn nói.” 


Thì ra, Nhạc Dương vẫn ở chỗ mũi thuyền nghỉ ngơi, anh vừa phát hiện ra tình hình mới, toan 
thông báo cho Trác Mộc Cường Ba, nhưng vừa mở miệng bỗng nhận ra cổ họng mình vừa khàn 
vừa đau, không thể nào phát ra âm thanh được, muốn gọi Trương Lập thì Trương Lập đã đi ra 
phía sau, Chư Nghiêm ở bên cạnh vẫn đang thở hổn hển, xem ra cũng chẳng thể gọi to được, 
vậy là anh chàng bèn dứt khoát thổi luôn còi cứu sinh, gọi giật Trương Lập quay lại. 


Trác Mộc Cường Ba đến bên cạnh Nhạc Dương, cúi người xuống hỏi: “Sao vậy? ” 


Nhạc Dương cố gắng hết sức để nói to hơn: “Chúng ta không thể cứ... cứ xuôi dòng thế này mãi 
được, phải chèo thuyền! Mực... mực nước thấp quát Con nước sau sắp ập tới rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba hít vào một hơi khí lạnh, con thuyền hình rắn của họ vừa mới ổn định, 
người trên thuyền hãy còn nằm la liệt ngốn ngang khắp nơi, gã căn bản không hề nghĩ đến vấn 
đề này. Gã liền lập tức hạ lệnh: “Trương Lập, cậu mau giải quuết vấn đề ánh sáng đi! Đội trưởng 
Hồ Dương, giúp tôi xem còn người nào còn cử động được. Chúng ta không thể nằm đây nghỉ 
ngơi được, phải mau mau chèo thuyền, cần phải tìm được nơi buộc thuyền trước khi con nước 
sau ập đến. Mọi người cố gắng lên, nếu ai còn cử động được thì cầm hết mái chèo lên cho tôi, 
chúng ta tiếp tục chèo thuyền! ” 


Nghiêm Dũng, Mẫn Mẫn cũng đều đã ngồi dậy, xem ra đều có thể cảm được mái chèo. 


Lữ Cánh Nam từ phía sau bước tới, thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba: “Lê Định Minh đi 
rồi.” 


Trang 1.519/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tuy Trác Mộc Cường Ba đã biết đây là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng cũng vẫn bản thần 
người ra mất mười mấy giây. Lê Định Minh vậy là đã đi rồi. Một nhà động vật học ưu tú, một 
người tràn ngập tình yêu với cuộc sống, anh vẫn còn muốn mang về cho con gái mình con 
bươm bướm đẹp nhất. Nhưng thời khắc này không phải là lúc để thương tâm, Trác Mộc Cường 
Ba chỉ còn biết khẽ gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, gã đã biết, mỗi một người ở đâu 
đều biết, trong khi trôi dạt giữa dòng nước xiết như vậy, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy 
ra, cái chết là không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều, gã không thể ngờ, cái chết lại đến nhanh 
như vậy mà thôi. Hai ngày, hai người. Họ còn phải ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, cuối 
cùng liệu còn được mấy người sống sót đây? 


Anh đèn sáng lên, Trương Lập đã thay một ngọn đèn mới ở đuôi thuyền, rồi vội vội vàng vàng 
chạy tới báo cáo: “Đèn phía sau ổn rồi.” Nói đoạn, anh lấu thêm một bóng đèn khác, rồi lại vội 
vội vàng vàng chạy về phía mũi thuyền. 


Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tăng tốc, những thành viên còn cử động được đều ngồi 
trở lại về vị trí của mình, cảm mái chèo lên, chèo từng đợt từng đọt tiến về phía trước, động tác 
trông cứng đờ máy móc, nhưng mỗi lần hạ xuống nước đều thật vững vàng mạnh mẽ, không ai 
hô khẩu lệnh, nhưng động tác vẫn hết sức đều đặn chỉnh tê. Hụ vọng của bọn họ, đang ở sâu 
thắm trong bóng tối vô biên vô tận kia. 


Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên vẫn quá yếu, không thể nhúc nhích được; Trương Kiện vốn 
cũng muốn cầm mái chèo lên, nhưng Lữ Cánh Nam nói nếu để vết thương toác ra thì chỉ càng 
khiến tình hình tệ hơn, không cho anh ta chèo thuyền; xương tay Nhạc Dương cơ hồ đã bị Trác 
Mộc Cường Ba đè cho trật cả khớp, chẳng còn cảm giác gì nữa. Pháp sư Á La đã giúp nối 
xương lại, nhưng đến giờ Nhạc Dương vẫn chưa cẩm nổi mái chèo, chỉ còn biết nằm rạp ra chỗ 
mũi thuyền như một chiến sĩ trinh sát, dùng đôi mắt của mình chỉ đường cho cả đoàn tiến lên. 


Thi thể Lê Định Minh được đặt nằm bên cạnh ba lô của anh, nhìn như đang ngủ, không ai làm 
kinh động đến anh, chỉ để anh nằm lặng lẽ ở nơi đó. Có điều, bàn tau cảm mái chèo của mỗi 
người đều như nắm chặt hơn một chút, vung lên mạnh hơn một chút, tất cả đều muốn dồn thêm 
cả một phần sức của Lê Định Minh vào tay chèo, để con thuyền tiến lên nhanh hơn nữa. Tâm 
tình như đang bám theo con thuyền rắn lượn lờ trong bóng đêm mịt mờ tăm tối, bên tai Trác 
Mộc Cường Ba lại chợt vang lên lời nói của cha gã: “Có ánh sáng ắt có bóng tối, có sáng thì 
phải có tối. Con người sở dĩ là con người, đó là bởi ngoài sinh tồn và sinh sôi nảy nở ra, cơ hồ 
chúng ta đã giũ bỏ đi hết mọi hành vi bản năng nguyên thủy của động vật, để hành vi của bản 
thân được dựng xây trên cơ sở văn minh. Thế nhưng, nhân tâm lại phức tạp đa đoan, xã hội của 
con người lại càng rối rắm, không thể người nào sinh ra cũng đều có một trái tim chỉ toàn thiện 
ú. Ý nghĩa tích cực của thần thánh chính là đâu, thản thánh khiến con người ta tin vào những sự 
vật tốt đẹp, tin vào sự thuần khiết của tâm linh, đồng thời bù đắp và an ủi khi tâm hồn tín đồ gặp 
phải tổn thương đau đón... Nhưng trên đời này, chỉ có bóng đêm mới là vĩnh hằng, ánh sáng 
chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi...” 


Lhasa. Trên quảng trường phía trước cổng Đại Chiêu tự, hai trụ đá tượng trưng cho lịch sử được 
quây lại hiên ngang chọc thẳng lên bảu trời, trong vẻ hồn hậu thô phác ấu lại toát lên những 
biến đổi bãi bể nương dâu của lịch sử, những hàng chữ loang lổ khắc ghi lại lời thể thuở trước, 
những mái vàng trong chùa lấp lánh chói mắt dưới ánh dương rạng rỡ, thu hút vô số du khách 


Trang 1.520/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến chụp hình lưu niệm. Lúc này, ở một khóc khuất nẻo không ai để mắt tới trên quảng trường, 
một người đàn ông ăn mặc kiểu cách bình thường, trước ngực đeo chiếc máu ảnh kỹ thuật số 
đang làm bộ chụp chỗ này chỗ kia. Y đội một chiếc mũ rộng vành che nắng, đeo kính râm to 
che mất nửa khuôn mặt, cổ áo dựng cao gần như khuất hết cả phần bên dưới mũi, miệng và 
cằm. Có điều ăn mặc kín mít kiểu như vậy cũng không khiến người bên cạnh để ý lắm. Xét cho 
cùng, thời buổi nàu thanh niên ăn mặc kiểu gì cũng có, huống hồ đây là nơi quanh năm có du 
khách Trung Quốc và nước ngoài đến tham quan ngắm cảnh. Gã đàn ông không có gì nổi bật ấu 
lượn lờ hai vòng quanh quảng trường nhỏ, rồi mới tiến về phía cổng chùa. Lúc đi qua tấm bia 
Đường Phiên Hội Minh1, chỉ nghe y bật cười gần lạnh lẽo, tiếng cười đầy vẻ giễu cợt châm 
biếm. Sau lưng y, một du khách nước ngoài ăn mặc kiểu như người Ả rập bắt đầu giữ khoảng 
cách nhất định. 


Từ cổng chính đi vào rẽ sang bên trái, lại là một quảng trường lộ thiên lớn nữa, gã đàn ông dừng 
bước đứng một lúc lâu trên quảng trường ấy, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại dường như 
đang cười khẩu. Đồng thời, du khách ngoại quốc cao lớn đảo mắt nhìn những người đang nhàn 
tản dạo bộ trên quảng trường, làm bộ không hẻ để ú, hững hờ tiến lại gần gã đàn ông đeo máu 
ảnh, thấp giọng nói bằng tiếng Anh: “Thưa ngài, chúng ta đổi chỗ khác thì hơn, ở đây nhiều 
người quá.” Giọng điệu ấu, trong sự nhún nhường có pha lẫn cả vẻ cung kính, cần trọng mà toát 
lên sự sợ hãi, giống như một gã thái giám đang bẩm báo chuyện gì cơ mật với hoàng đế vậu. 


Gã đàn ông đeo máy ảnh trừng mắt lên nhìn tên du khách nước ngoài, cười gằn nói: “Sợ cái gì, 
mày cứ vên tâm đi, nếu cả màu mà hắn cũng nghi ngờ thì thằng đó chẳng còn ai để tin tưởng 
nữa rồi.” Giọng nói ấu, không ngờ lại là tiếng Bắc Kinh chính gốc. 


Gã du khách người nước ngoài vâng vâng dạ dạ liên hồi: “Vâng, vâng. Ngoài ra, đám người ấu 
đã có manh mối rồi, chúng dự định mở cuộc họp ở Chechnua vào ba ngày sau, hình như để 
chuẩn bị hợp tác hành động, đây là địa chỉ.” Nói xong, v liền lặng lẽ đứng yên đợi đối phương 
trả lời. 


Gã đàn ông đeo máy ảnh dường như không hề bực mình khi có một tên cao lớn lẽo đẽo sau 
lưng mình, đón lấu tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói luôn: “Ngài Cafu sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng mày, 
màu có thể về báo cáo được rồi đấu.” 


Gã người nước ngoài hơi ngần ngừ hỏi: “Thế nhưng... chuyện kia... tôi trở về sẽ nói với ông chủ 
như thế nào bây giờ? ” 


Gã đeo máy ảnh đáp: “Mày cứ nói, hơi muộn một chút, ngài Cafu sẽ gọi điện cho hắn, chuyện 
khác không cần phải nói gì hết.” 


Gã du khách nước ngoài gật đầu nhận lệnh, đang chuẩn bị rời đi thì chợt phát hiện ra gã đeo 
máy ảnh vẫn đang nhìn chằm chằm xuống nền đất dưới chân, bèn không kìm được cất tiếng hỏi: 
“Thưa ngài, mảnh đất này có gì đặc biệt không vậy? ” 


Gã đeo máy ảnh kéo gọng kính xuống dưới sống mũi, để lộ ra đôi mắt, làm gã người nước ngoài 
chợt rùng mình khẽ run lên. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó, đều cảm thấy run run sợ hãi. Ánh 
mắt ấy, cả ông chủ ụ cũng phải sợ kia mà. Mí mắt trên của cả hai con mắt đều rất vuông vức, 
trông như hai hình thang. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, cũng đều có cảm giác đôi mắt đó đang 
nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt đó, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, bi ai, thương hại. 
Bất kể là người nào nhìn thấu ánh mắt đó, cũng đều có cảm giác khí lạnh đang dâng lên từ gan 


Trang 1.521/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bàn chân mình. 


“Hừ.” Gã đeo máu ảnh lại đầu gọng kính đen lên, cười bảo: “Đây không phải là đất bình thường, 
mảnh đất này đã từng nhuộm máu đỏ tươi. Một nghìn năm trước, Lãng Đạt Mã hạ tử lệnh đối 
với tăng lữ trong chùa, một là hoàn tục làm Thiên táng sư hoặc đồ tế, hai là sẽ bị thiên táng 
hoặc giết thịt sống, ông ta còn nói, chẳng phải bọn họ trước nay vẫn làm công việc đó hay sao. 
Khi ấu, các tăng lữ trong chùa chỉ còn hai lựa chọn, một là phải vung ngọn đồ đao lên chặt 
xuống máu thịt của những tăng lữ khác, hoặc là trở thành miếng thịt nằm trên thớt mặc cho 
người ta mổ xẻ. Xác chết đang mục rữa của các lạt ma nằm bừa bãi giữa đám phân nước tiểu 
của lũ gia súc, mùi xác thối nồng nặc khắp cả ngôi chùa lớn, mấy chục năm sau đó cũng không 
ai dám đi qua khu vực này. Vậy mà giờ đâu, chỉ khẽ lắc mình một cái, nó đã trở thành nơi thần 
thánh nhất, thiêng liêng trong sạch nhất rồi, đâu chẳng phải chuyện tức cười lắm hay sao? Hừ, 
đóa hoa đẹp nhất nở trên đám đất bùn nhơ tanh tưởi nhất, nơi nào có nhiều giòi bọ nhất thì nơi 
ấu cũng có nhiều sinh vật nhất, mày có hiểu không? ” 


Gã du khách ngoại quốc cao lớn vội xun xoe ton hót: “Ngài nói hay quá, quả nhiên thật cao 
thâm. Tôi... tôi không hiểu.” 


Gã đeo máy ảnh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói: “Mày về đi, nhớ cho kỹ, tò mò là chết đó.” 
Gã người nước ngoài đi được một lúc, vẫn đứng ngắng đầu nhìn trời, để lộ ra đôi mắt ẩn chứa 
nỗi bi ai sâu sắc bên dưới lớp kính râm, chỉ nghe y lắm bẩm nói: “Chechnva à... xem ra ta vẫn 
phải đích thân đi một chuyến rồi.” 


Tiếng quạt nước đều đặn trong bóng tối, tựa như Tử thần đang khe khẽ đánh nhịp phách, mỗi 
giây mỗi phút nhắc nhở đám người còn sống sót, đây là vùng cấm địa của Tử thần, bất cứ lúc 
nào họ cũng có thể đụng đầu với cái chết, đâu là nơi phàm nhân dừng bước, đây là U Minh hài 


Tiếng quạt nước dồn dập ấy gửi đi một tín hiệu, đó chính là bước chân của thần Chết đang từ từ 
tiến lại. Nếu trước khi con nước dâng lên, bọn họ vẫn chưa thể tìm được trụ đá nào để buộc 
thuyền, vậy thì thứ chờ đợi họ ở đằng trước kia, không chỉ là những con sóng cao năm mét 
nữa... “Ì oạp... ì oạp...” Lực cản khi mái chèo hạ xuống nước như tảng đá lớn đè nặng lên trái 
tim mỗi người trong đoàn, họ cố gắng nén cơn đau thể xác, nhưng mỗi lần vung mái chèo lên, 
toàn thân không sao ghìm nổi mà phải run lên bản bật. Nhưng không ai dừng lại. Dù chỉ còn 
một chút sức lực ít ỏi, con thuyền cũng có thể nhanh thêm chút nữa; chỉ cần nhanh thêm một 
chút nữa, cả đoàn sẽ có thêm một chút hụ vọng sống sót. 


“Vẫn chưa phát hiện gì à? ” Trác Mộc Cường Ba thấp giọng hỏi. 


“Chưa có.” Cặp mắt Nhạc Dương vừa sưng vù vừa nhức mỏi, nhưng anh vẫn không dám lơi là 
dù chỉ một giây. Trương Lập đã lắp riêng cho Nhạc Dương một ngọn đèn pha nghiêng một góc 
bốn lăm độ lên phía trên, để tiện tìm kiếm những cột đá mọc trên trần hang động hoặc máng 
rãnh gì đó có thể buộc thuyền lại. Có điều, toàn bộ bên trong hang động đều đã bị nước xối trơn 
nhẫn như gương, thật chẳng khác gì bên trong một đường ống nước khổng lồ, muốn tìm nơi nào 
buộc thuyền đâu phải chuyện dễ dàng. Chẳng những vậy, họ còn đang phải chạu đua với Tử 
thần, “van nước” thần bí kia không biết lúc nào sẽ mở ra. 


Bước chân của Tử thần đã đến sát sau lưng, mặt nước bắt đầu xuất hiện những nếp sóng lăn tăn. 
Chư Nghiêm chuyên phụ trách quan sát mặt sông phía trước phát hiện ra đầu tiên. Bàn tay anh 
hơi run lên, suýt chút nữa đánh rơi mái chèo xuống nước. “Đến rồi.” Chư Nghiêm nói rất khẽ, 


Trang 1.522/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉ có Nhạc Dương và Trương Lập ngồi bên cạnh là nghe được, nhưng rất nhanh sau đó, âm 
thanh kia đã vang đến bên tai từng người đang ngồi trên con thuyền rắn. Trương Lập và Nhạc 
Dương đã truyền câu nói ngắn gọn ấy cho những người khác, tựa như người ta truyền tay nhau 
mảnh giấy vậu. 


Sau khi nghe được câu nói ngắn gọn ấy từ miệng Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba hít sâu một 
hơi, dồn thêm sức lực vào bàn tay cầm chèo; Lữ Cánh Nam mỉm cười, vuốt lại mái tóc; trong 
mắt Đường Mẫn thoáng hiện lên một tia sợ hãi, có điều sau khi nhìn thấy Lữ Cánh Nam, chút sợ 
hãi ấu bỗng trở thành niềm hân hoan khó tả; Sean lần đầu tiên biến đổi sắc mặt; khóe mắt đội 
trưởng Hồ Dương khẽ giật giật; Ba Tang thì nghiến chặt răng, nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn 
pháp sư Á La; pháp sư Á La không nhúc nhích, bộ mặt vẫn khắc khổ như người gần đất xa trời. 
Thấy vậy, Ba Tang cũng dần dân lấy lại được vẻ lạnh lùng bình tĩnh vốn có. 


Thuyền lại đi thêm một đoạn nữa, những vệt sóng lăn tăn bắt đầu lan rộng ra, bên tai mọi người 
đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện thứ âm thanh “vo vo vo” như muỗi kêu - đó là tiếng tù và thúc 
trận của Tử thần đã vang lên. Giờ đâu, mỗi lần họ dồn sức vung mái chèo, là Tử thần lại đến 
gần thêm một bước. Thế nhưng, họ đã không còn đường để lui, cho dù phía trước có là núi đao 
biển lửa thì cũng phải đi tới tận cùng. Trương Lập đã hơi mất kiên nhẫn, nhổm lên hỏi Nhạc 
Dương: “Vẫn chưa tìm thấu chỗ nào có thể neo thuyền lại à? Chúng ta đã đi bao nhiêu lâu trong 
hang động này rồi cơ mà, liệu có bỏ sót cái nào không? ” 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng nhắc nhở: “Đừng quấy rầu Nhạc Dương.” 


Tâm trạng Nhạc Dương lúc nàu nào chỉ có căng thẳng, hai mắt anh trợn trừng lên như sắp lôi cả 
ra ngoài, nhưng phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm phẳng 
như gương, đừng nói gì đến cột đá, mà cả một khe nứt hau nếp uốn trên vách đá cũng chẳng có 
nữa. 


Tiếng “vo vo vo” mỗi lúc một lớn, ai nấy trống ngực đánh thình thịch. Nghiêm Dũng tuy không 
lộ vẻ sợ hãi ra mặt, nhưng gân xanh trên tay đã gồ lên, bàn tay cầm mái chèo như chạm phải 
điện; ánh mắt Chư Nghiêm thoáng hiện lên vẻ bị thương, tay chân bắt đầu run; Trương Kiện 
không ngừng lầm nhẩm cầu nguyện: Thế gian bại hoại dưới mắt Đức Chúa Trời và đất đầu rẫy 
hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy thế gian bại hoại, vì mọi người trên mặt đất đều làm bại hoại 
đường lối mình. Đức Chúa Trời bảo Noah: “Sự tận thế của mọi người đã đến, vì chúng làm cho 
quả đất đầy rẫy sự hung bạo. Này, Ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa... Kìa, chính Ta 
sẽ đem nước lụt đến để tiêu diệt tất cả các loài sinh vật có hơi thở dưới bầu trời, mọi loài vật trên 
đất đều sẽ chết hết 3.” Triệu Trang Sinh tần ngần do dự, đưa mắt nhìn những người ngồi bên 
cạnh, cảm thấu dường như mình không nên sợ hãi như thế. Vậy là, anh chỉ chuyên tâm khống 
chế nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình. Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên đã uống thuốc, lại 
tiêm mấy mũi, lúc này vẫn đang nằm nghỉ, ngược lại thành ra không có cảm giác gì. 


Chư Nghiêm không kìm được, tay run run, cất tiếng hỏi: “Chúng ta, tất cả chúng ta... sẽ chết ở 
đây đúng không? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng 
thuyền thôi. Tuy giờ đã có tiếng sóng, nhưng con nước vẫn còn cách xa lắm.” Giọng gã to dần 
lên, gần như hét: “Chèo tiếp đi, cố lên! Nước sông cao ngàn thước a...” Giọng hát cao cao khàn 
khàn của gã cất lên như tiếng sấm giữa bóng đêm mịt mù, mọi người đều giật mình chấn động, 


Trang 1.523/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thoát khỏi cơn trầm tư toan tính, Trương Lập và Nghiêm Dũng ngồi gần Trác Mộc Cường Ba 
cũng khe khẽ hưởng ứng: “Hây dôI Hây dôiI ” 


Trác Mộc Cường Ba lại nói: “Chim không bay qua gấu phải vòng đường a...” 


Chư Nghiêm, Trương Lập, Nhạc Dương, Nghiêm Dũng, đội trưởng Hồ Dương đều hòa theo 
tiếng ca của gã. 


“Hây dô! Hây dôiI ” 
Tiếng hát lớn dần lên. 
“Sương mù che phủ sóng cao rợp trời a... ” 


“Hây dô! Hây dô! ” Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn cũng cất tiếng, tiếng hát hùng hồn lại pha lẫn 
thêm một giọng trong trẻo cao vút. 


“Bãi hiểm đá ngầm hơn chốn điện Diêm La a...” 


“Hây dô! Hãy dô! ” Trương Kiện, Ba Tang, Triệu Trang Sinh cũng hát lên. Giọng của mọi người 
mỗi lúc một lớn. 
“Nam nhi Tạng Ba máu nóng bừng bừng a...” 


“Hay dô! Hây dô! ” Sean, pháp sư Á La, pháp sư Tháp Tâu cũng hòa theo, tuy bọn họ không 
hiểu lắm, nhưng trong tiếng hò hét ấy dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh, cơ hồ một ngọn 
lửa lớn, đốt cho máu trong người họ cháu bừng, từ trong sâu thắm bùng lên một cỗ nhiệt khí, 
nhất định phải lớn tiếng hét lên mới phát tiết hết ra ngoài được. 

“Sức mạnh và can đảm chảy khắp toàn thân a...” 

“Hây dôI! Hây dô! ” Máu nóng sôi sùng sục! Một đám người quần áo rách bươm, máu bẩn lấm 
lem mặt, toàn thân đầy thương tích, hướng về phía bóng đêm vô tận hét lên những âm thanh 
vang rên chấn động, nhấn chìm cả tiếng mái chèo khua nước, nhấn chìm cả tiếng vách đá đang 
rung động ầm ầm...” 

“Dám lên núi cao dám xuống biển sâu a...” 

“Hây dô! Hây dôi! ” 


“Dám băng qua sóng dữ vượt dòng nước xiết a... ” 


“Hây dôI Hây dôiI ” 


Từng tiếng hét phát ra tự sâu thắm trong lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ. Cùng với tiếng 
ca hùng tráng, con thuyền rắn lao đi như một mũi tên, đám người thẳng tiến về phía Tử thần, 
hiên ngang đón đầu. Hụ vọng ở đâu? Chính là ở trong bóng tối mịt mùng thăm thắm kial 


Trác Mộc Cường Ba đang hát tới đoạn “Cưỡi gió đạp sóng thuyền đi như tên...”, Nhạc Dương 
bỗng hét lớn, bất chấp cả cổ họng đau rát: “Tôi thấy rồi! Cường Ba thiếu gial ” Ảnh đèn của 
Nhạc Dương khóa chặt vào chỗ đột nhiên gồ lên nhô ra ngoài ở vách đá bên phải. Một khối đá 


Trang 1.524/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ở độ cao chừng gần mười mét, trông như cái tai của người khổng lồ, bên trong còn có một câu 
cột đá đường kính chừng một mét. 


“Dừng lại! ” Tất cả tau chèo đều lập tức đảo chiều quạt nước, con thuyền rắn dừng sững lại như 
đóng đinh trên mặt nước. 


Cùng lúc ấy, Chư Nghiêm cũng tái mét mặt mày nhìn chằm chằm về phía trước, kêu lên: “Tôi 
thấy rồi! ” Con rồng trắng khổng lồ đang há ngoác miệng ra, nó đã xuất hiện trong tầm chiếu 
sáng của đèn pha gắn trên thuyền rồi. Trương Lập chống hai tay lên đùi, cố nhịn cảm giác đau 
đón đứng bật dậy, đồng thời hét vang một tiếng: “Cường Ba thiếu gial ” rồi giậm chân nhảy vọt 
lên. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ú, hai tau gác vào nhau, Trương Lập nhảy lên vừa khéo 
đạp chân đúng vào giữa hai bàn tau gã. Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức lực hất mạnh lên trên 
một cái, thân thể Trương Lập lại bay lên cao hơn một mét nữa, cổ tay vung lên, sợi dâu móc 
bắn “vù” ra, hai chân không ngừng đạp vách đá phát ra những tiếng “bộp bộp bộp” liên hồi. 

Ở bên dưới, Nhạc Dương cũng đã đưa bó dây thừng buộc thuyền vào tay Trác Mộc Cường Ba. 
Gã lập tức vung mạnh đầu dâu có móc, “vù” một tiếng đã ném lên trên chỗ “cái tai” đá. Lúc nàu 
Trương Lập cũng vừa lên tới nơi. Con sóng trắng toát đã ở gần trong gang tấc. Sóng dâng lên 
cao tới mười mấu mét, con thuyển rắn ở trước mặt nó trông chẳng khác nào con sâu con kiến 
nhỏ bé không đáng để mắt. Trên thuyền đã có vài người nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn 
thêm. 


Hồ sơ Thế chiến II 


Trác Mộc Cường Ba ném một đầu dây thừng lên, không buồn nhìn lại, lập tức vung mạnh đầu 
kia ra, quấn mấy vòng thắt nút ở đoạn thô và lớn nhất của khung thuyền, kế đó lại quấn phần 
còn lại vào hông mình, hai chân đạp mạnh xuống khung thuyền, thực hiện nốt bước chuẩn bị 
cuối cùng. Ở phía trên, Trương Lập cũng lặp lại những việc y như vậy, anh quăng dây thừng về 
phía trụ đá, lợi dụng trọng lực của chiếc khóa móc ở đầu dây quấn quanh cột hai vòng, phần còn 
lại cũng quấn vào eo hông. Mới quấn được một vòng, liền phát hiện ra thuyền rắn của họ đã bị 
con sóng trắng toát kia cuốn ổi, anh vội vàng nắm chặt đầu mầu dây thừng, người dựa nghiêng 
nghiêng vào cái hốc nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người nép vào, hai chân dồn hết sức đạp vào 
cây cột đá. 


Lại một lần nữa, sợi dâu thừng xiết vào khung thuyền kêu “ken két”, lại một lần nữa con thuyền 
bị con sóng nuốt chửng trong khoảnh khắc, rồi lại vùng vẫu nghếch mũi lên giữa dòng nước dữ. 
Trác Mộc Cường Ba hất mạnh đầu cho văng đi những hạt nước chắn trước mắt mình, ngắng cao 
đầu lên. Ở phía trước gã, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên 
gương mặt đều lộ ra một nụ cười hiểu ú... Vẫn còn sống, điều nàu quan trọng hơn tất cả mọi thứ 
khác. 


Kế đó, Trương Lập buộc chặt dâu thừng vào cột đá, rồi nhảy trở lại thuyền, người vừa hạ xuống 
liền ngã vật ra, không nhúc nhích nổi nữa. Tới lúc này, anh mới cảm thấy xương cốt trong mình 
như thể đều vụn ra, toàn thân rã rời lỏng lẻo. Trong số những người không cầm cự được còn có 
cả Trác Mộc Cường Ba, Chư Nghiêm, đội trưởng Hồ Dương, Sean... gắng gượng lấy tấm thân 
đây thương tích ra dốc sức chèo thuyền. Rốt cuộc đã tìm được một nơi tương đối an toàn, thần 
kinh đang căng thẳng chùng xuống, lập tức họ không sao giữ được thân thể nữa, đều lần lượt 
ngã xuống, hoặc khá hơn thì cũng phải dựa vào mạn thuyền thở dốc. 


Trang 1.525/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đoạn đường sông hiểm trở và dòng nước xiết dữ dội đã khiến những người trên thuyền bị 
thương tổn nặng nẻ, không chỉ Lê Định Minh qua đời, Trương Kiện trọng thương, cả Mạnh Hạo 
Nhiên và Vương Hựu cũng cực kỳ hư nhược. Lúc thuyền bị xoay vòng vòng ở vùng nước xoáu, 
Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa rất ghê, khi vào đến đoạn sông bình ổn, tay chân anh mềm 
nhữn ra, về sau toàn bộ đều dựa vào một chút nghị lực để gắng gượng chèo thuyền. Hiểm cảnh 
vừa qua, anh cũng liền gục xuống vì hạ đường huyết, có điều cũng may là Triệu Trang Sinh còn 
trẻ, hồi phục nhanh hơn Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hựu nhiều. 


Tuy Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hựu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều xuất hiện 
một vấn đề nghiêm trọng, đó là không thể ăn được thứ gì, cứ hễ ăn vào là liền nôn oe ra lập tức, 
đến cả uống chút nước đường cũng nôn ra bằng sạch. Đường Mẫn đã thử tất cả mọi cách, nhưng 
vẫn không thể giải quuết được vấn để nàu, pháp sư Tháp Tây cũng đành bó tay. Ông nói, đây là 
chứng tai biến não do xoay tròn với vận tốc quá lớn, xử lý đơn giản không thể trị nổi. Vậy là 
đành phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người họ, nhưng số lượng thuốc này cũng không có 
nhiều lắm, cần phải sử dụng một cách có kế hoạch, đồng thời phối hợp với liệu pháp ngủ đông, 
giảm bớt sự tiêu hao do trao đổi chất của hai người. 


Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng dần dẫn hồi phục thể lực. Kiểm điểm 
lại các thứ còn sót lại, ba lô của Chư Nghiêm, Lý Hồng, Triệu Trang Sinh và Lê Định Minh đã bị 
văng đi mất. Trong ba lô của bốn người cũng không có thiết bị gì quan trọng, chỉ chủ yếu là thức 
ăn, quần áo, lều bạt..., nhưng như vậy cũng khiến lượng thức ăn dự trữ vốn đủ dùng trong một 
tuần giờ chỉ đủ cho ba bốn ngày nữa, đèn pha dự trữ cũng chỉ còn lại có ba chiếc, quan trọng 
hơn cả là đại đa số người trên thuyền đều đã thành thương bệnh binh. Tuy mỗi người đều có 
một túi cấp cứu, nhưng cũng chỉ có thể xử lý những thứ đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử 
trùng..., còn những chỗ tổn thương xương khớp hau mô mềm, thì chỉ còn cách cố chịu đựng, đợi 
vết thương tự lành. 


Nhạc Dương giở đi giở lại tìm kiếm trên bản đồ, đối chiếu với cái rãnh trên vách đá, nhưng trước 
sau vẫn chưa thể xác định được. Nhìn hai mắt Nhạc Dương đã vằn lên đầy tia máu li ti, Trác Mộc 
Cường Ba hơi có chút không đành lòng, gã nói: “Không tìm thấy à? Không thấy thì thôi vậu.” 


Nhạc Dương ủ rũ chán chường thở dài: “Tôi không tìm được, chúng ta lạc đường mất rồi.” 


Trương Lập bước đến, vỗ vỗ vai Nhạc Dương, nói: “Nghỉ ngơi một chút đã, chúng ta phải tiễn 
anh Lê Định Minh đi thôi.” 


Hai tay Lê Định Minh giao nhau đặt trước ngực, vẻ mặt khoan thai điểm tĩnh, chỉ có đôi mắt là 
đang nửa khép nửa mở, đội trưởng Hồ Dương đã vuốt mấy lần mà không khiến nó khép hẳn lại 
được, như thể người đã khuất vẫn muốn he hé để quan sát thứ gì đó vậy. Trương Lập đặt ngọn 
đèn gắn trên đầu Lê Định Minh vào tay anh, Ba Tang và Nghiêm Dũng một người khiêng đầu, 
một người khiêng chân, cần thận đặt anh xuống làn nước. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú khi 
thân thể Lê Định Minh từ từ chìm xuống nước. Đồng thời, dòng nước chảy cũng đưa thi thể trôi 
về hạ du, ngọn đèn trên tau Lê Định Minh phát ra những tia sáng loang loáng màu trắng sữa 
trong làn nước, trông như con đom đóm lập lòe, cô đơn lẻ loi bay trong bóng tối. Nó vẫn gắng 
sức tiến lên phía trước, hụ vọng có thể chỉ đường dẫn hướng cho những người đang đi trong 
bóng tối, nhưng cuối cùng ánh sáng ấy cũng nhạt dần, rồi biến mất khỏi tắm mắt của cả bọn 
Trác Mộc Cường Ba. 


Trang 1.526/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tiễn Lê Định Minh đi rồi, trong lòng mọi người đều bao phủ một lớp sương mù u ám bất an. 
Lúc xuất phát có mười tám người, giờ đâu đã mất đi hai, hai người đang nằm vật ra đó, còn ngàu 
mai thì sao? Ngày mai liệu còn mấy người có thể kiên trì được? Đây là con đường không có lối 
về dẫn thẳng tới địa ngục. Tuy mỗi người trong đoàn đều đã ôm quyết tâm hụ sinh, không oán 
trách cũng không hối hận, nhưng người đang sống bao giờ chẳng mặc niệm những người đã 
khuất. Đó nào phải đơn giản chỉ là chuyện mất đi một tính mạng thôi đâu. 


Nhạc Dương lại bắt đầu xem bản đồ, đồng thời nhờ cả pháp sư Á La cùng nghiên cứu với mình, 
thảo luận một hồi lâu mà vẫn chưa ra được kết quả gì. Số thức ăn còn lại đã quyết định bọn họ 
cần phải tiếp tục lên đường, sau đợt sóng đáng sợ thứ hai, con thuyền hình rắn lại khởi hành. 


“Chúng ta có la bàn xác định phương hướng, chỉ cần thuận theo dòng nước, không có bản đồ 
cũng vẫn đến được Shangri-la thôi.” Trương Lập an ủi mọi người. 


Nhạc Dương cười khổ nói: “Không thể xác định vị trí trên bản đồ, có nghĩa là chúng ta không 
thể biết được đoạn sông phía trước nguy hiểm tới mức nào, cũng không biết con sóng khủng 
khiếp kia sẽ ập đến lúc nào, ở đâu có điểm mốc có thể dừng lại neo thuyền. Như vậy tức là tất 
cả đều chỉ có thể nghe theo số trời mà thôi.” 

Trương Lập biến sắc, khi con sóng cao ngập cả hang động ấy ập đến mà không tìm được chỗ 
buộc thuyền, đó không phải là điều bọn họ có thể vượt qua được. Trác Mộc Cường Ba nói: “Nếu 
chúng ta đi qua mấy chỗ rẽ nhánh nữa, cậu có thể xác định được vị trí hau không? ” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Nếu là ở ngoài mép bản đỏ, tôi còn có thể lần lượt dùng phương 
pháp loại trừ, nhưng lúc này chúng ta đã tiến vào vị trí giữa bản đồ rồi, những chỗ rẽ nhánh vẽ 
trên đâu gần như giống hệt nhau, mà những chỗ dừng thuyền ở khu vực này cũng không có gì 
đặc biệt, chỉ dựa vào những thông tin ấy thì tôi không thể biết được vị trí cụ thể của chúng ta lúc 
này đâu. Hiện giờ, điều duy nhất chúng ta nắm được chính là thời gian con sóng xuất hiện hình 
như tuân theo một quy luật, mỗi ngày con sóng sẽ xuất hiện sớm hơn ngày hôm trước chừng 
nửa tiếng đồng hồ, giữa hai lần cách nhau khoảng mười hai tiếng, về mặt thời gian là tương đối 
chính xác, một đợt sóng lớn, rồi một đợt sóng nhỏ. Chúng ta vừa qua một đợt sóng lớn rồi, 
chừng mười hai tiếng nữa sẽ còn một đợt sóng nhỏ nữa. Sau đó, dựa vào tốc độ của thuyền và 
quãng đường đã đi được, đại khái cũng có thể tính ra được thời gian đợt sóng tiếp theo sẽ xuất 
hiện.” 


Trương Lập nghi hoặc nói: “Nếu không có chỗ nào dừng thuyền, dù biết lúc nào con sóng ấu 
xuất hiện thì cũng có tác dụng gì đâu chứ? ” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Anh nhìn bản đồ mà xem, người xưa hiển nhiên đã hiểu rất rõ uụ lực 
của những con sóng này, vì vậu giữa mỗi đoạn sông, đều nhất định có một điểm dừng thuyền, 
tuy có đoạn dài đoạn ngắn, nhưng chỉ cần chúng ta nắm được thời gian sóng lớn ập đến, thì sẽ 
có thể quyết định được nên tiến lên hay dừng lại chờ đợi ở giữa hai điểm dừng thuyền, tóm lại là 
ít nhất cũng còn đỡ hơn không biết gì.” 


Chư Nghiêm cất tiếng thúc giục: “Chèo thuyền đi thôi, mau mau ra khỏi dòng sông ngầm nàu 
cho sớm tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút, dưới này tối quá, làm tôi chẳng thở nổi nữa rồi.” 
Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước, mới đầu còn chảm chậm rồi mỗi lúc 
một nhanh. 


Trang 1.527/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lhasa. Giáo sư Phương Tân đã thức trắng một đêm không ngủ để tra tìm tài liệu. Muh, đại lục 
Shamuh, thản Nadimuke, nhất định là ông đã thấy ở đâu đó rồi, nhất định. Ông gần như đã lật 
tìm tất cả các kinh văn của dân tộc Tạng, những tài liệu ông đã đọc đi đọc lại, tra tìm vô số lần 
ấy, rốt cuộc là nó được ghi chép ở đâu nhỉ? Cuối cùng, ông cũng tìm được một câu thế này, “Ta 
nhắm mắt lại, dường như đã nhìn thấu, khi sao Ba Nhĩ rơi xuống nơi ngày nay đã trở thành vùng 
ranh giới giữa trời và nước, bảy tòa thành lớn cùng với những đền đài lầu các rực rỡ và những 
ngôi chùa lớn như kim tự tháp cùng ầm ẩm rung chuyển. Chỉ nháy mắt, lưỡi lửa đã bùng lên 
trong cung điện cùng với khói đen mù mịt cuồn cuộn. Khi đó, khắp nơi vang lên tiếng rên rỉ của 
những kẻ sắp tắt thở cùng tiếng gào thét của chúng nhân. Đám đàn ông gồng gánh của cải và 
đám đàn bà mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất kêu gào trong tuyệt vọng: `Muh, xin hãy cứu 
chúng tôi.” Phía sau đoạn văn ấy còn chú rằng, ở gần biển Caribe và vịnh Mexico ngày nay, e 
rằng đã có một đại lục rất lớn bị chìm xuống đáy biển sâu. Giáo sư Phương Tân tắt cửa số có 
đoạn văn đó trên máy tính đi, đằng sau cửa số đó liền hiện ra một cửa số khác, bên trên có năm 
chữ lớn tô nhũ vàng: “Thiên Luân kinh sơ chú”. 


“Không thể nào! ” Giáo sư Phương Tân lắc mạnh đầu, toan xua đi cơn buồn ngủ, nhưng ông lại 
không thể không chăm chú nhìn lại vào cuốn kinh văn làm bằng vỏ cây hoa, chữ thiếp nhũ vàng 
được scan lại trên màn hình máy tính. Bỗng có điện thoại gọi tới, giáo sư Phương Tân bèn tạm 
ngưng suy nghĩ, đấu xe lăn đến bên cạnh chiếc điện thoại di động, ấn nút bắt máu. 


“Anh Phương, chuyện mà anh nhờ tôi điều tra đó, đã có đầu mối rồi. Đúng là có người tên là 
Hahn đó. Ông ta là chuyên gia nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Đức, sau Thế chiến II đã bị 
quân Mỹ cướp về, hình như từ đó trở đi vẫn bí mật đảm nhận một chức vụ quan trọng trong cơ 
quan nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Mỹ, sau đó còn xuất bản một quyển hồi kú nữa, chủ 
vếu đều viết về quãng thời gian nghiên cứu phát triển đầu đạn hạt nhân của ông ta trong thời kù 
Thế chiến II.” 


Giáo sư Phương Tân nói: “Còn có cả hồi kú nữa cơ à? Ở đâu thế? Trên mạng có tìm được 
không? A, thế nàu nhé, anh giúp tôi quét vào máy tính được không, nhớ giữ hình ảnh độ nét 
cao nhé, gửi cho tôi ngay lập tức được không.” 


“Sao anh đột nhiên có hứng thú với con người này thế? ” 
“Khi nào gửi xong thì liên lạc lại với tôi nhé, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một lát đã, già rồi.” 
“Vậy được, tôi sẽ nhắn tin cho anh.” 


Giáo sư Phương Tân ngủ một giấc tỉnh dậy, trong điện thoại di động có tin nhắn, người bạn kia 
của ông đã quét hết những tài liệu tìm được về Hahn vào máy tính và gửi qua. Ông không kịp đi 
đánh răng rửa mặt, đã vội vội vàng vàng bật máu tính lên, cẩn thận xem từng trang tài liệu của 
người bạn gửi cho, đa phần nội dung đều là hồi ký của Hahn, bao gồm cả việc xây dựng phòng 
thí nghiệm, chức vụ ông ta đảm nhiệm, khi ấy có những người nào tham gia, tiến trình công tác 
và nỗi nhớ người thân. Nhưng ngoài ra, trong số các tài liệu đó còn một phần có nội dung hết 
sức kỳ lạ. Nói kỳ lạ, là bởi chính bản thân Hahn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 
ông ta chỉ đưa ra nghi vấn mà không có lời giải đáp. Trong hồi kú, Hahn viết: “Ngày 25 tháng 
Mười một năm 1942, nghiên cứu của chúng tôi đã đạt được những thành quả tương đối. Nhưng 
lúc này quân địch đã tìm hiểu được một phần kế hoạch chúng tôi đang tiến hành, bọn chúng bắt 
đầu thực hiện kế hoạch phá hoại ở Tiệp Khắc, nguồn cung ứng nước nặng đã hoàn toàn bị phá 


Trang 1.528/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoại. Chúng tôi rất cần có nhiều nước nặng hơn nữa... Chúng tôi đã ba lần gửi báo cáo lên trên. 
Chúng tôi chỉ cần có thêm... một chút, dù chỉ là một chút... nước nặng, là sẽ có thể hoàn thành 
thực nghiệm lò phản ứng hạt nhân. Tôi nghĩ, hẳn Quốc trưởng cũng tương đối hiểu rõ uụ lực và 
tính khả thi của vũ khí mà chúng tôi sắp chế tạo thành công. Vũ khí mới sẽ có tác dụng mang 
tính quyết định đối với cuộc chiến tranh này. Thế nhưng, tại sao yêu cầu nhỏ ấy của chúng tôi 
mãi vẫn không nhận được hồi đáp? Dù chỉ là tăng cường bảo vệ cho nguồn cung cấp nước nặng, 
hay bảo vệ tốt hơn các tuyến đường vận chuyển, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ có thể thử nghiệm 
thành công phản ứng phân hạch hạt nhân trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo đó, chỉ cần tiến 
hành sản xuất trên quy mô lớn là được. Thế nhưng, lời phúc đáp chúng tôi nhận được từ Quốc 
trưởng lại là, không cần phải vội, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta... Tôi lại đề đạt yêu cầu lên 
Quốc trưởng lần nữa, lần này lời đáp của ông ta là, Không cần vội vã, chúng ta có cách khác 
hay hơn..." Rốt cuộc là cách gì có thể xoay chuyển cục diện của cả cuộc chiến hiệu quả hơn thứ 
vũ khí có uụ lực khủng khiếp này chứ? Tôi thật không thể nghĩ ra...” 


Nhìn chằm chằm các tài liệu trên màn hình máy tính hồi lâu, giáo sư Phương Tân chìm vào trầm 
tư. Trong Thế chiến II, rất nhiều loại vũ khí của quân Đức ứng dụng những thành tựu khoa học 
kỹ thuật hàng đầu thời bấu giờ, kể cả công nghệ hạt nhân. Từ năm 1938, quân Đức đã bắt đầu 
nghiên cứu về vũ khí hạt nhân, đến năm 1940, sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Nauy, tăng 
gấp đôi số lượng hồ điện phân của nhà máy điện khí Nau, sản lượng nước nặng hàng năm tăng 
từ 3.000 pounds lên đến 10.000 pounds. Còn khi ấy, nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của 
các nước Anh Mỹ vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, không có nhiều tiến triển, thậm chí vẫn 
còn chưa thể giải quyết được kỹ thuật chưng cất nước nặng. Mùa xuân năm 1942, Werner 
Heisenberg đã tiến hành thực nghiệm bắn phá hạt nhân đầu tiên được ghi lại trên thế giới ở 
Leipzig. Lò phản ứng hạt nhân thử nghiệm đầu tiên trên thế giới cũng là do người Đức xây 
dựng. Sau này, bom nguyên tử của Mỹ và Liên Xô thành công như thế nào ai ai cũng biết. 
Trong thành công đó, những đợt nổ thử nghiệm bom hạt nhân của các nhà khoa học Đức đóng 
vai trò tương đối quan trọng. Chính nước Mỹ cũng từng kiêu ngạo tuyên bố rằng, tìm được một 
Werner Heisenberg còn có tác dụng hơn đánh bại sáu sư đoàn của quân Đức. Cơ hồ như trước 
khi quân Đức chiến bại đầu hàng, bọn họ đã hoàn toàn nắm được kỹ thuật nghiên cứu và khai 
thác bom nguyên tử. Nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, nước Đức dường như tuyệt đối không 
coi trọng việc nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, mà sự không coi trọng này phát xuất từ 
tâng lớp lãnh đạo cấp cao. Giờ đây, có đủ các giả thiết suy đoán, chân tướng sự việc như thế 
nào e rằng chỉ có Mỹ và Liên Xô là biết được. Nhưng sau Thế chiến lI hai cường quốc này lập 
tức chĩa vũ khí vào nhau, quan hệ một độ đã căng thẳng tới mức khiến người ta nghẹt thở. 
Dường như cả hai cường quốc này đều không có ý định công bố những thông tin mình có được 
từ nước Đức, mà ngược lại còn có ú che giấu kỹ hơn. 


Nhất thời, hóa thạch khổng lồ trong địa cung Mava, Thiên Luân kinh sơ chú, hồi kú của Hahn, 
bức tranh người và thằn lằn khổng lồ trong Đảo Huyền Không tự mà Trác Mộc Cường Ba nhắc 
tới, thần miếu, lời nguyền của người Mava và thôn Công bố, tất cả những thông tin ấy dâng lên 
trong trí óc giáo sư Phương Tân, như thể các đầu mối nàu đã được thứ gì đó kết nối với nhau. 
Giáo sư mệt mỏi dựa người trên ghế xe lăn, lắm bẩm: “Rết cuộc chúng ta đang tìm kiếm gì vậy? 
Cường Ba...” 


“Con đang xem gì đấy? Cường Ba? ” Đức Nhân lão gia đấu cửa bước vào. 


“Dạ.” cậu bé Trác Mộc Cường Ba đứng lên, hai tay bứt rứt xoắn vặn vào nhau. 


Trang 1.529/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“À, lại đọc bộ sách của cô Đồn Châu mang từ Thành Đô về cho con à? ” 

“Vâng.” 

“Cường Ba, bộ Mười vạn câu hỏi vì sao ấu và Đại Tạng kinh, cuốn nào hay hơn? ” 
“Mười vạn câu hỏi vì sao.” Cậu bé Trác Mộc Cường Ba chớp chớp mắt đáp. 

“Tại sao vậy? ” 


“Nó... trong... trong đó có rất nhiều thứ, toàn là những điều con chưa biết.” Cậu bé Trác Mộc 
Cường Ba xoa xoa nắm tay, hưng phấn nói. 


“Ưm, vậy ta hỏi con nhé, tận cùng của thế giới này ở đâu nhỉ? ” 


“Thế giới nàu không có tận cùng, trái đất của chúng ta hình cầu, từ đầu này khởi hành, đi một 
vòng sẽ trở lại được chỗ cũ.” 


“Ùm, vậu bên ngoài trái đất là gì? ” 


“Là vũ trụ, vũ trụ to lớn lắm, ngoài vũ trụ có rất nhiều tinh vân, hệ Ngân hà của chúng ta chính 
là một đám tỉnh vân trong đó, hệ Mặt trời lại là một phần nhỏ trong hệ Ngân hà, có chín hành 
tỉnh xoay chung quanh ông mặt trời, chúng giống như là chín anh em vậy, trái đất của chúng ta 
là anh ba.” 


Đức Nhân lão gia trầm mặc giây lát. Rõ ràng ông cũng không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại biết 
kỹ đến thế. Ong thoáng ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng lại hỏi: “Vậy thì vũ trụ rộng lớn 
nhường nào? Nó có giới hạn hay không? ” 


“Điều này... trong sách không nói tới.” Cậu bé Trác Mộc Cường Ba lúng túng, tại sao trong sách 
không nhắc tới điều này nhỉ. 


Đức Nhân lão gia mỉm cười bước đi, nói: “Nghĩ thử xem, nghĩ thử xem đi.” 


Thoắt cái đã ba mươi năm trôi qua, lại trở về căn phòng nơi Trác Mộc Cường Ba đã đối thoại với 
cha gã, các thứ bài trí trong nhà, đồ đạc bàn ghế giường tủ đều vẫn y nguyên, duy chỉ có con 
người là đã thay đổi. Cha gã đã già, cậu bé Trác Mộc Cường Ba ngày nào đã trở thành một 
người trưởng thành cường tráng, thời gian làm đổi thay tất thảy, nhưng đổi thay nhiều nhất, 
nhanh nhất, vẫn là con người. 


“Thưa cha, cha vẫn còn nhớ câu hỏi ba mươi năm trước chứ ạ? ” 
“Ưm, câu hỏi gì vậu? ” 


“Cha hỏi con, vũ trụ rộng lớn như thế nào, giờ con có thể trả lời cha, vũ trụ bùng phát ra từ một 
điểm đơn lẻ, nó cũng giống như địa cầu vậy, không ngừng mở rộng ra bên ngoài theo hình cầu 
tròn. Đến nay, đường biên mà con người có thể đo được là 14, 4 tỷ năm ánh sáng, đây chính là 
vũ trụ của chúng ta. Khi đạt tới điểm tới hạn, vũ trụ sẽ bắt đầu thu hẹp lại, cuối cùng sẽ trở vẻ 
trạng thái ban đầu là một điểm đơn nhất, rồi sẽ bùng nổ lần thứ hai.” Nói đoạn, Trác Mộc 
Cường Ba ngước nhìn người cha già bằng ánh mắt hết sức kính trọng. Tuy ông già dáng dấp hơi 
mập mạp một chút này là bậc đại trí giả, nhưng những tri thức ấy, một người già lão chỉ sống ở 
Tây Tạng tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc được. Gã nghĩ, chắc cha mình phải hiểu rằng 


Trang 1.530/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thế giới trong kinh Phật và thế giới bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. 


Không ngờ, Đức Nhân lão gia chẳng hề nghĩ ngợi gì, đã hỏi tiếp một câu khác luôn: “Nếu nói, 
vũ trụ là một hình cầu không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vậy thì... bên ngoài nó là gì? Nếu nói 
nó chỉ là một điểm đơn nhất, vậy thì, bên ngoài điểm đơn nhất ấy thì sao? Là thứ gì? ” 


Chú Thích 


1.Đây là đỉnh chính của Mai Lý tuyết sơn (hay còn gọi là Thái Tử tuyết sơn hoặc núi tuyết Khawakarpo), nằm ở địa 
giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 


2.Năm 821 sau Công nguyên, Đại Đường và Thổ Phôn phái sứ tiết hòa hiếu, thê kết làm đồng minh ở Trường An. 
Năm sau đó, lại tổ chức hội thể ở Lhasa. Năm 823, minh ước này được khắc lên bia đá bằng cả hai thứ tiếng Hán, 


Tạng, đặt ở trước cổng Đại Chiêu tự. Đây được xem là một trong những bằng chứng lịch sử về sự đoàn kết hữu hảo 
của hai dân tộc Tạng, Hán. 


3.Sáng thế kú, chương 6. 


Trang 1.531/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Tây Tạng: Đại Dương Cổ Tethys 4 


Cho đến những năm 20 của thế kở trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra dấu vết của các 
loài sinh vật biển tiền sử trên dãu Himalava, bao gồm cả hóa thạch của các loài Tam diệp trùng, 
Cúc đá, Ốc anh vũ..., Các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học. Các nhà khoa học gọi 
quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn Hlimalava, còn đại 
dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương cổ Tethụs. 


Bóng đêm không có thời gian 


Trác Mộc Cường Ba tắc tị không nói được gì, Đức Nhân lão gia đứng lên cũng chẳng cao hơn 
được Trác Mộc Cường Ba lúc ngồi là mấy, nhưng đôi mắt rực sáng trí tuệ của ông lại khiến gã 
phải cúi đầu, cảm thấy mình thật vô tri và nông cạn. Đức Nhân lão gia đặt bàn tay lên trán con 
trai, cùng với luồng sức mạnh đầy tới, giọng nói ông cất lên: “Những điều này, Đại Tạng kinh đã 
cho chúng ta đáp án từ lâu lắm rồi, Tu Di tế tử, Đại Thiên thế giới. Núi Tu Di, chỉ một thứ vô 
cùng vô cùng lớn; tế tử (hạt cải) lại tượng trưng cho sự vật vô cùng vô cùng nhỏ. Bất kể là vô 
cùng lớn hay vô cùng nhỏ, chúng đều tự thành một thế giới độc lập. Ta nhớ trước đây con từng 
nói, nguyên tử là vật chất nhỏ nhất trên thế giới này, sau rồi con lại nói, nguyên tử còn có thể 
phân tách ra thành neutron, proton và electron nữa phải không? Hôm nay con lại nói với ta, vũ 
trụ là một hình cầu đường kính 14, 4 tủ năm ánh sáng. Vậy được rồi, hôm nay ta sẽ cho con 
biết, nếu như con phóng to một neutron, hay một nguyên tử lớn bằng trái đất của chúng ta, vậu 
thì, con sẽ thấy, nó chính là một thế giới... ” 


Trác Mộc Cường Ba giật mình chấn động, neutron và proton tạo thành hạt nhân nguyên tử, và 
các electron xoay xung quanh hạt nhân này tạo thành nguyên tử, đồng thời số lượng các 
electron này quyết định đó là nguyên tử của nguyên tố nào. Nếu như phóng to hạt nhân nguyên 
tử thành một mặt trời, đồng thời các electron cũng được phóng to thành những hành tỉnh, vậy 
thì chẳng phải mỗi nguyên tử đều thành một tinh hệ hay sao? Điều nàu... Đại Tạng kinh thực sự 
có đề cập đến hay sao? Tại sao cha gã lại có năng lực suy tưởng khoa học kinh người đến 
nhường ấy chứ? 


Gã lại càng bất ngờ hơn nữa khi Đức Nhân lão gia tiếp tục nói: “Nếu phóng to chúng lên như 
một vũ trụ, vậy thì con sẽ thấy một vũ trụ khác nữa, trong đó cũng có tinh vân, cũng có hằng 
tinh..., và trong thế giới ấy, con cũng có thể phát hiện ra những nguyên tử, những neutron của 
Hỗ” 

Trác Mộc Cường Ba hoang mang không hiểu, những điều nàu đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải 
và tiếp thu của gã. Gã thảm nhủ, chỉ sợ có khi phải mời Einstein đến thì mới hiểu được thuyết vũ 
trụ khác mà cha nói mất. Đức Nhân lão gia lại tiếp lời: “Vì vậu mới nói, lớn và nhỏ, đều là một 
thế giới luân hồi, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ ngừng.” 


Đức Nhân lão gia thu hồi thủ ấn Trí tuệ quán đỉnh, ngồi xuống nói: “Cường Ba, con hoàn toàn 
không hiểu rồi, con rất nỗ lực tìm kiếm kết quả, mà lại bỏ sót mất tầm quan trọng của bản thân 
việc tìm kiếm. Sự thực là, năm đó khi hỏi con vấn đề ấy, ta không kỳ vọng con tìm được một 
đáp án khiến ta hài lòng. Phải biết rằng, văn minh nhân loại đã có tuổi đời hơn vạn năm, tri thức 


Trang 1.532/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bao la vạn tượng; sinh mệnh của con người thì hiếm khi nào vượt quá được trăm năm, với một 
sinh mệnh ngắn ngủi như thế mà muốn nắm được vô vàn tri thức, đó là điều không thể. Năm 
ấy, ta hỏi con vấn đề đó, chỉ là hụ vọng, con học được cách suy nghĩ! Tìm được đáp án cho một 
vấn đề, hoặc dễ hoặc khó, tất cả những điều ấu đều không quan trọng, nhưng con cần phải hiểu 
rằng, tại sao con phải đi tìm đáp án đó, và ngoài ra là thứ ẩn giấu ở giữa vấn đề và đáp án ấy là 
gì.” 

“Tại sao con phải đi tìm đáp án đó, và ngoài ra, thứ ấn giấu ở giữa vấn để và đáp án ấy là gì? ” 
Trác Mộc Cường Ba lại càng thấy mờ mịt, gã muốn làm việc gì là liền đi làm việc đó, nhưng tại 
sao lại làm vậy thì rất hiếm khi gã nghĩ đến bao giờ. 


Đức Nhân lão gia lại tiếp tục khai mở: “Có biết tại sao con không trả lời được câu hỏi vũ trụ rộng 
lớn nhường nào ấy không? Bởi vì, tư duy của con, từ đầu chí cuối vẫn bị cảm cố trên khái niệm 
về không gian và thời gian, thế nhưng, thế giới thực sự, lại không hề có thời gian và không gian 
đâu. Nghĩ cho kỹ vào, nếu con có thể hiểu được câu nói này, chứng tỏ rằng con đã bắt đầu biết 
suy nghĩ rồi đó.” 


“Thế giới thực sự, không có không gian và thời gian...” Trác Mộc Cường Ba đột nhiên mở bừng 
mắt, giật mình sực tỉnh. 


Trong màn đêm, con thuyền rắn khẽ đung đưa dập dẻnh trên mặt nước như chiếc nôi trẻ. Ngọn 
đèn pha công suất lớn như một dải lụa mềm mại trải lên vách đá đen kịt. Mọi người đều đang 
sau ngủ, nhưng tư thế mỗi người mỗi khác. Trong dòng nước xiết cuồng bạo dưới lòng đất nàu, 
không ngờ cũng có giây phút yên bình tĩnh lặng như thế. Điều này Trác Mộc Cường Ba chưa 
từng nghĩ đến. Giơ tay lên xem đồng hồ, mới hai giờ sáng, xem ra đồng hồ sinh học của mọi 
người vẫn chưa bị loạn nhịp. Giữa lúc mọi người đang sau ngủ, Trác Mộc Cường Ba cẩn thận 
đứng lên. Con thuyền rắn này có một ưu điểm, chính là thân thuyền được căng bằng loại da 
nhân tạo thần bí nọ, sau khi ngâm nước liền mềm ra, bước bên trên tựa như đang bước lên gối 
bông, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn mình không làm những người bên 
cạnh kinh động, Trác Mộc Cường Ba bước về phía đuôi thuyền. Trông gã như thể cô trông trẻ ở 
trường mẫu giáo đang đi kiểm tra các bé giờ ngủ trưa, nhẹ nhàng rón rén, đi từ đầu thuyền tới 
cuối thuyền. Mọi người nằm ngủ vên lành, ai nấy đều đã mệt lử. Vừa mới đây thôi họ lại đã mạo 
hiểm vượt qua bảy tám vùng nước xiết, đi hết hai mươi lăm khúc sông, cuối cùng dựa theo tính 
toán chuẩn xác của Nhạc Dương, đã tìm được vị trí neo thuyền trước khi cơn nước xối ập đến. 
Chỉ có điều, cứ chốc chốc lại có thành viên trong đội thình lình run lên một chặp, khiến Trác 
Mộc Cường Ba lo lắng không vên. Thật rõ ràng, đây là biểu hiện của chứng co cơ, trải qua một 
thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, rất nhiều thành viên trong đội đều đã xuất hiện triệu chứng 
này, cơ bắp của họ đều đã rã rời đến độ không thể chịu được nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba chỉ 
có thể thầm hụ vọng: “Kiên trì thêm một ngày nữa, cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi là được 
rồi.” Đội trưởng Hồ Dương ngáy khò khò, tiếng ngáu cũng to thật. Mẫn Mẫn dựa nghiêng vào 
chiếc ba lô to tướng, cuộn hai đùi lên, trông như một chú mèo lười biếng. Còn Lữ Cánh Nam? 
Lữ Cánh Nam ngồi thẳng người, gương mặt góc cạnh đường nét rõ ràng toát lên một vẻ cô 
ngạo khó gần. Cô Lữ Cánh Nam này, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cô nàng định sống độc thân cả 
đời nàu chắc? Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống trọn đời nhỉ, cô ấu ưu tú 
như vậy cơ mà. Không, cô ấu đã tìm rồi... Không! Lại đang nghĩ ngợi linh tinh rồi! Tai pháp sư 
Tháp Tây khẽ giật giật, ừm, không phải là ảo giác, đúng là có động đậy, nhất định ông ấy đã 
biết có người thức dậu. Sean cũng đã mệt lử cả người ra, nhìn đầu tóc rối bù bẩn thỉu của anh ta, 


Trang 1.533/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn đâu khí khái phong độ của một nhà quý tộc nữa chứ? Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên chắc 
chắn là hai người ngủ saU nhất. Có điều, chỉ dựa vào thuốc để duy trì sự sống không it là 
cách, liệu bọn họ còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa? Chắc là được thôi. Chỗ trống này... vốn 
là còn một người nữa... Thầu giáo, Định Minh ởi rồi, sau khi trở về, tôi biết nói thế nào với thấy 
đây! 


Bước đến đuôi thuyền, gã trông thấy một người vẫn chưa ngủ, là Triệu Trang Sinh. Anh chàng 
trẻ tuổi nàu đang dựa người vào bên mạn thuyền, thò đầu ra nhìn xuống dòng sông, tựa như 
cũng cảm giác được có người bước đến, bèn quay đầu lại. Triệu Trang Sinh thấy Trác Mộc 
Cường Ba, đang định lên tiếng thì gã đã ra hiệu cho anh nói nhỏ thôi. Triệu Trang Sinh bèn hạ 
giọng nói: “Cường Ba thiếu gia vẫn chưa ngủ à? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: “Vừa tỉnh dậy thôi? Còn cậu, cậu không ngủ à? ” 


Triệu Trang Sinh lắc đầu đáp: “Không ngủ được.” Vừa nói dứt câu, liền nghe trong bụng anh ta 
phát ra một tiếng “ọc”. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Đói rồi à? Hình như cậu chưa ăn gì, đúng không? ” 
Triệu Trang Sinh lắc đầu: “Không ăn được.” 


Sắc mặt Trác Mộc Cường Ba trầm xuống, chỉ nghe gã nói: “Không ăn được cũng phải ăn, đừng 
tưởng cậu còn trẻ, nhưng sức khỏe chưa chắc đã được như tôi đâu. Có phải đồ ăn trong ba lô 
hết rồi không? Để tôi đi tìm cho cậu, ít nhiều cũng phải ăn một ít.” Trác Mộc Cường Ba thầm 
hiểu rõ, ăn không được, ngủ không được là điều đại kụ khi phải sinh tôn nơi hoang dã. Gặp phải 
tình trạng này trong chốn tuyệt cảnh, thông thường khó ai cầm cự nổi mấu ngày, càng huống hồ 
bọn họ từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái vận động cao độ. Có điều cũng vẫn còn may, 
dựa theo hành trình trước mắt, chỉ cần một ngày nữa là đoàn người có thể đến được đích rồi. 


Triệu Trang Sinh ngăn gã lại, lắc đầu nói: “Cường Ba thiếu gia, không cần lãng phí nữa, tôi cứ 
ăn vào là lại oẹ ra ngay, vốn lúc nãy tôi cũng ăn một ít rồi, nhưng vừa mới nôn ra đấy thôi, mà 
lại còn ỉa chảy nữa. Mẹ cha nó, uống nước thôi cũng nôn ra, chẳng hiểu dạ dày bị làm sao rồi 
nữa, cứ như bộ quần áo bị vặn xoắn lại ấu.” 


Lúc nàu Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra, sắc mặt Triệu Trang Sinh hơi tái nhợt đi, xem ra 
không đơn giản chỉ là đói khát mà thôi. Gã kiên quyết nói: “Thế nàu không được, cậu cũng phải 
tiêm thuốc duy trì sự sống.” 


“Không...” Triệu Trang Sinh hất đầu vẻ phía hai người ở trước mặt, nói: “Để lại còn giữ mạng 
cho bọn họ chứ, tôi vẫn cảm cự được, chẳng phải ngày mai là chúng ta ra khỏi đâu rồi hay sao. 
Tôi còn trẻ, không vấn đề gì đâu.” 


“Dù thế nào thì cậu cũng phải tiêm một mũi.” Nói đoạn, gã vén ống tay áo Triệu Trang Sinh 
lên: “Đây là mệnh lệnh! ” Triệu Trang Sinh nhìn đầu mũi kim từ từ đâm vào tĩnh mạch, đột 
nhiên hỏi: “Cường Ba thiếu gia, nếu như... nếu như ngày mai... ngày mai không ra khỏi đâu 
được thì sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người, rồi lập tức nói: “Không cần lo lắng, sẽ ra được thôi.” 
Nhưng trong lòng gã cũng tự hiểu rõ, kỳ thực gã cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã đi được bao 
xa dưới dòng sông ngầm. Đặc biệt sau khi bị mất phương hướng, trong hệ thống sông ngầm trải 


Trang 1.534/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rộng ra bốn phương tám hướng như mê cung, tuy nói là thuận theo dòng nước, nhưng trên 
thuyền cũng không ai biết chắc được rằng ngàu mai họ có thể ra khỏi được con sông này hau 
không nữa. 


Triệu Trang Sinh nói: “Tôi không có ý đó, Cường Ba thiếu gia. Ý của tôi là, nếu chúng ta tính 
toán sai sót, thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác kế hoạch trước đó, bằng không, 
mọi người sẽ không chịu đựng nổi đến ngày ra khỏi đây đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh suy nghĩ, lấy làm lạ nói: “Cậu... sao cậu biết vậy? Cậu nghĩ còn 
chu đáo hơn cả tôi nữa. ” 


Triệu Trang Sinh cười cười nói: “Những điều này đều do cha tôi bảo cả đấy, ông ấy là công 
nhân khai khoáng, mỏ than Triệu Trang, ở Đường Sơn.” 


“Ô.” Trác Mộc Cường Ba đã lờ mờ hiểu ra. Triệu Trang Sinh lại nói tiếp: “Cha tôi nói rằng, khi 
nguy hiểm đột nhiên ập đến, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới 
phát hiện ra hụ vọng. ” 


Trác Mộc Cường Ba buột miệng hỏi: “Cha cậu nói như thế à? ” 


Triệu Trang Sinh cười cười, lắc đầu nói: “Sợ cái mẹ gì, nguyên văn là thế đấy.” Trác Mộc Cường 
Ba nghe xong cũng bật cười. 


“Bụng vẫn đau hả? Hay để Mẫn Mẫn hoặc pháp sư Tháp Tây kiểm tra cho cậu nhé? ” 
“Không cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi.” 
“Vậy thì nghỉ ngơi đi, ngay lập tức! ” 


Trác Mộc Cường Ba cũng trở về vị trí của mình, lần này thì gã ngủ rất say, không còn mơ mộng 
thấy gì nữa. Khoảng chừng một tiếng sau, gã bị Nhạc Dương đánh thức, đây sẽ là lần nước tràn 
thứ năm trong hành trình của bọn họ. 


Dường như càng đến gần lối ra, con sóng lớn càng thêm rõ rệt, tựa hồ ở đầu bên kia của dòng 
sông ngầm này có một quả tim khổng lồ, đang bơm từng khối nước lớn đi khắp bốn phương tám 
hướng. Nghĩ tới đâu, Trác Mộc Cường Ba bất giác lại nhớ đến trái tim khổng lỗ bên trong Đảo 
Huyền Không tự mà giáo sư Phương Tân từng nhắc đến. Nếu nói cả hệ thống sông ngầm nàu 
có một trái tim bơm nước vào như vậy, e rằng cũng thật hơi quá kinh người. 


Đến rồi, bức tường nước trắng xóa cao hơn ba chục mét đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ào ào 
lao đến với tốc độ khủng khiếp, càng lại gần càng vô cùng đáng sợ. Tuy đã trải qua mấy lần xối 
xả như thế, nhưng trước khi con nước khổng lỏ đó ập đến, mọi người vẫn quấn chặt dây an toàn 
vào cổ tay, rồi nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu theo thói quen, như đang đợi chờ Tử thần tuyên án. 


Sau tiếng nổ lớn váng trời dậy đất, dư âm một hồi lâu sau vẫn chưa tan hết. Nếu không phải con 
sóng đáng sợ ấu ập tới theo mặt phẳng nghiêng, con thuyền hình rắn của họ đứng trước con 
sóng cao ba chục mét ấu thật chẳng khác nào một hạt vừng, đến nhét kẽ răng cũng chẳng đáng 
nữa. 


Đợi sóng tan hết, mặt nước dần dần trở lại yên ả, Trác Mộc Cường Ba cất tiếng: “Nhạc Dương, 
số liệu thống kê của chúng ta cho đến lúc này như thế nào? ” 


Trang 1.535/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương đáp: “Chúng ta đã đi năm mươi tư tiếng đồng hồ dưới dòng sông ngầm này rồi, 
trong đó có hai mươi mốt tiếng là thời gian thuyền đi, tổng cộng đã đi được bốn trăm tám mươi 
bảu kilomet, vận tốc bình quân khoảng chừng hai mươi hai kilomet/giờ, thực phẩm của chúng ta 
hiện còn ba mươi hai hộp đồ hộp, bốn mươi tám phong sô cô la nhiều calo, bảy kiloògam lương 
khô, đồ uống tăng lực hai mươi lăm lon...” 


Nghe Nhạc Dương báo cáo xong, Trác Mộc Cường Ba thầm tính toán lại những gì mình có, thức 
ăn vẫn còn đủ cho mỗi người ăn bảy bữa, ắc quy còn lại có thể duy trì các thiết bị chiếu sáng 
hoạt động bình thường thêm bốn ngày nữa, nói một cách chính xác hơn, là một trăm linh tám 
tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba tiếp nhận kiến nghị của Triệu Trang Sinh, lúc này gã giống 
như thần giữ của của một gã nhà giàu bủn xỉn, tính toán cẩn thận từng đồng từng cắc mình đang 
sở hữu. Gã hiểu rõ, tuụ lú giải theo ý nghĩa của từng chữ, họ vừa khéo còn cách đích đến khoảng 
chừng hai trăm kilomet. Nếu bọn họ có thể dốc hết sức lực chèo thuyền, chỉ cần một ngày là có 
thể vượt qua được. Thế nhưng, nếu họ không thể đến được đích, có nghĩa là bọn họ sẽ ở lại 
vùng tăm tối nàu thêm một khoảng thời gian, vì vậu phân phối vật chất một cách hợp lú chính là 
bảo đảm cuối cùng đối với sinh mạng của họ. Nước sông vẫn còn chảy ngược thêm một lúc nữa, 
trong khoảng thời gian này không ngừng có những đợt sóng nhỏ hơn ập đến, sau đó thì mặt 
sông bắt đầu trở lại phẳng lặng, nhưng họ vẫn chưa dám tiếp tục lên đường. Bởi vì quãng thời 
gian bắt đầu ấy, chính là lúc nước sông ngầm chảy xiết nhất, họ đã từng bị con sông này cho 
nếm mùi đau khổ rồi, thậm chí còn để mất cả Lê Định Minh, vì vậy tuyệt đối không thể phạm 
phải sai lầm tương tự. Do đó, trên thực tế, thời gian họ nghỉ ngơi dài hơn thời gian tiến lên trên 
sông ngầm rất nhiều. 


Cuối cùng cũng đến thời điểm xuất phát, vừa tháo sợi dây buộc ra, con thuyền hình rắn của họ 
đã cứ thế trôi xuôi dòng nước, đồng thời tất cả các thành viên trên thuyền cũng lại một lần nữa 
phải kéo căng cơ bắp toàn thân ra. Việc này cực kỳ tốn sức, khi vung mái chèo lên, toàn bộ cơ 
bắp phần thân trên đều được huy động, nhưng nửa thân dưới cũng không hề nhàn rỗi, hai chân 
họ phải đạp giữ chặt vào khung thuyền gồ lên chìa sang hai bên, như vậy mới giữ cho thuyền 
hình rắn không vặn qua vặn lại. Có thể nói, ngồi như vậu chừng nửa tiếng đồng hồ là một khảo 
nghiệm đối với khả năng chịu đựng, sức bùng phát của cơ bắp con người, còn mệt hơn là chạy 
hết một vòng năm nghìn mét. Khi gặp đoạn sông hiểm trở nước xiết, để giữ cho thân thuyền 
được thăng bằng, cả bọn càng phải tập trung hết tinh thân, để kịp thời tránh khỏi trụ đá, những 
tảng đá ngầm và vách đá sắc như đao kiếm trong tình trạng xoay chuyển mất hết cả cảm giác vẻ 
phương hướng, nếu không phối hợp nhịp nhàng thì không thể nào hoàn thành được. 


Đứng trước những đợt nước tràn đáng sợ ấy, con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó rốt 
cuộc là thứ sức mạnh gì, mà khiến từ sâu thẳm nội tâm con người dâng trào lên một nỗi sợ tựa 
hồ đã có từ thuở viễn cổ xa xăm. Nhưng những người nàu không hề bị nỗi sợ ấy đánh gục, mỗi 
lần đối mặt với con sóng cuộn trào hung dữ, họ lại phẫn nộ gầm lên, hết lần nàu đến lần khác 
xông pha giữa dòng nước xiết hiểm nguy. Tuy không biết phía trước còn bao xa nữa, cũng 
không biết phương hướng ở đâu, nhưng họ đều tin tưởng chắc chắn rằng, cứ tiến về phía trước, 
cuối cùng sẽ đến được nơi mà họ muốn đến. 


Sóng bắn tóe lên ướt đẫm cả quần áo, những bọt nước băng lạnh bao bọc toàn thân, nhưng họ 
không hề để tâm, vẫn tiếp tục dũng cảm tiến lên trong cơn ba đào cuồng bạo. Ngọn đèn pha 
thoắt sáng thoắt tối run bần bật giữa dòng nước cuồn cuộn, nhưng những dũng sĩ đó không hề 
sợ hãi. Họ không thỏa hiệp, tuyệt đối không lùi bước, dẫu là cái chết, cũng hoàn toàn không thể 


Trang 1.536/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngăn nổi bước chân tiến lên phía trước của họ. 


Lại một con sóng lớn nữa quật đến, tiếp theo đó là một xoáy nước ngăn con thuyền lại. Trong 
những tiếng hò hét hỗn loạn, con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa 
gian nan ngấng cao đầu, vùng vẫy thoát khỏi xoáy nước khổng lỏ. Tiếp ngay sau đó, lại là một 
xoáy nước khác, phía trước vẫn còn vô số dòng xoáy và những con sóng cuộn trào chỉ chực ập 
đến. “Xông qua nào! Nốt đoạn này thôi, phía trước chỉ còn mấy xoáy nước nhỏ nữa thôi! ” 
Không biết Trác Mộc Cường Ba đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần, hình như lần nào gã 
cũng gào lên, mỗi lần đều phải dốc hết toàn bộ sức lực ra vật lộn với dòng nước dữ, lấy đâu ra 
xoáy nước nhỏ cơ chứ. “Cẩn thận đá ngầm bên tay phải! ” Gã rống lên, vung mái chèo lên đập 
mạnh vào tảng đá ngầm phía trước. 


Vượt qua được quãng sông nước chảy xiết, lại nhiều dòng chảy ngầm ấy, họ lại phải cấp tốc 
chèo thuyền, tranh cướp thời gian với thần Chết, nhất thiết phải tìm được điểm dừng thuyền 
thích hợp trước đợt nước tràn tiếp theo, mỗi lần mái chèo hạ xuống đều phải dốc hết toàn bộ 
sức lực trong người. Trước khi tìm được điểm buộc thuyền, tuyệt đối không thể buông thả lơi 
lỏng, thuyền đi nhanh thêm một chút, họ sẽ đến gần hụ vọng sống thêm một chút nữa. 


“Rẽ phải ở phía trước, có điểm dừng thuyền đấu! ” 


“Buộc thuyền xong rồi, mọi người kiểm tra lại trang bị của mình đi! ” Mỗi lần con nước ập đến 
đều là một lần khảo nghiệm sinh tử với những người ở trên con thuyền, dây thừng có chịu được 
áp lực dữ dội đó hay không, con thuyền có giữ được thăng bằng không lật úp trong dòng nước 
khủng khiếp đó hay không, dâu an toàn buộc ở eo hông mỗi người có chắc chắn hay không, 
thậm chí cả ba lô có buộc chắc hay không, đồ đạc bằng kim loại nặng trong đó có bị rơi xuống 
nước hay không, tất cả đều là những nhân tố quyết định đến tính mạng của mọi người trong 
đoàn. 


Vừa buộc thuyển xong xuôi, đã nghe tiếng ầm âm vọng đến. Bọn họ hiểu rõ, khoảnh khắc tiếp 
theo đây, cả con thuyền sẽ bị nhấc lên cao hai ba chục mét trong nháy mắt, con thuyền của họ 
sẽ giống như món đồ chơi bị dòng nước hất tung lên cao, rồi lại rơi hãng xuống, ngay sau đó lại 
bị tung lên, rồi rơi xuống, cả quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậu mấy chục lần. Sau mỗi bận như 
thế, ai nấy ruột gan lộn nhào, tay chân mềm nhữn ra. 


Khi con thuyền bị hất văng lên cao, những cột đá thoạt nhìn có vẻ cách mặt nước đến ba bốn 
chục mét kia cũng trở thành những sát thủ chí mạng. Lần đầu tiên khi thuyền bị hất văng lên, 
bỗng nghe “bộp” một tiếng, cơ hồ như có thứ gì đó bị đập trúng, rồi không còn bất cứ âm thanh 
gì khác ngoài tiếng sóng. Liền sau đó, con thuyền lại rơi ầm xuống mặt nước, rồi lại bị hất văng 
lên, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. 


Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà cảm giác dài như một thế kủ. Khi con thuyền bình ổn trở 
lại, mọi người thảu đều như vừa trải qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt đổ vật ra sàn 
thuyền, há miệng thở hồng hộc. Đó là cách tốt nhất để chứng minh họ còn sống sót. 


“Anh Chưt ” Trương Lập đột nhiên hét lên. 
Cái chết của Chư Nghiêm 


Trác Mộc Cường Ba ngấng phắt đầu lên, máu, những tia máu bắn tóe phun đầy phía trước gã. 


Trang 1.537/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngực trái Chư Nghiêm đã bị một nhũ đá trên cao đâm xuyên qua, lồng ngực có một cái lỗ to 
như miệng bát, xương trắng lòi cả ra, trái tim vẫn gắng gượng đập, nhưng chỉ bơm máu ra bên 
ngoài. Chư Nghiêm há miệng, nhưng không thể nói được thành lời mà chỉ ho sù sụ, máu trào ra 
nơi miệng, dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bong bóng. Nghiêm Dũng và đội trưởng 
Hồ Dương vừa chạy vừa bò xông đến, “Chư Nghiêm! ” “Nghiêm! ” Nghiêm Dũng cuống cuồng 
cởi áo đang mặc trên người, cuộn thành một bó, định bít vào lỗ hổng lớn trên ngực Chư Nghiêm 
như người ta bít vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn 
nhanh hơn cả dòng nước xiết dưới sông ngầm kia, làm sao mà bịt lại cho nổi. Đội trưởng Hồ 
Dương nắm chặt bàn tay Chư Nghiêm, nắm thật chặt, nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn chút sức 
lực nào nữa, anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt! 


Chư Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng, rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương, 
tiếng ho dẫn vếu đi, khóe miệng đầu bọt máu rướn lên nở một nụ cười. Đột nhiên, một luồng 
sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu truyền đến cánh tay đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấu anh. 
Thân thể Chư Nghiêm tựa hồ đang gắng sức cuộn lại, rồi lại duỗi thẳng ra, tất cả sức lực đều 
tiêu tan hết, máu tươi tràn ra đã loang khắp sàn thuyền. 


“Nghiêm! ” “Chư Nghiêm! ” “Anh Chưt ” Tiếng hét trên thuyền vang lên ong ong khắp hang 
động, rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng, một sự im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con 
bạc bị thua, trợn trừng trừng cặp mắt đỏ lừ đầy vân máu, bổ nhào lên người Chư Nghiêm, ra sức 
xoa bóp, ra sức đánh đập. “Đỏ ngul Tỉnh lại đi! Cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậu 
được, tỉnh lại cho tôi! ” 


Nhạc Dương bước đến kéo anh ta lại: “Anh Dũng, đừng như vậy, để cho anh ấy được vên 
tĩnh...” 


Nghiêm Dũng tức giận quát lên: “Cút xéol Cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không? Cậu hiểu được 
cậu ấu bằng tôi không! Thằng cha này giỏi giả chết lắm. Lần đó ở núi tuyết, hắn ta nín thở mười 
mấy phút đồng hồ, sau đó chẳng phải đã sống lại rồi đấu saol ” Anh ta cuồng loạn dồn hết sức 
lực ra, bỗng nghe “cạch” một tiếng, lại có hai dải xương sườn bị ấn gãy. Nghiêm Dũng vẫn 
không màng, tiếp tục xoa bóp ngoài lỏng ngực, chỉ là lần này, thi thể băng lạnh của Chư 
Nghiêm không hề có vẻ gì là muốn tỉnh dậy, mặc cho Nghiêm Dũng đấu, ấn, kéo, giật, khối da 
bọc bên ngoài xương cốt, máu thịt ấu chẳng khác nào con rối đã dứt dâu, tứ chi uể oải choãi ra 
sàn thuyền. 


“Dũng, đủ rồi! ” Đội trưởng Hồ Dương quát lên. 


Nghiêm Dũng ngoảnh đầu lại, anh cũng từng dẫn đoàn leo núi, cũng từng làm đội trưởng, phụ 
trách tính mạng an nguy của mười mấy thậm chí là mấy chục con người, nhưng lúc này, trong 
đôi mắt ấy lại ngập tràn sự bất lực: “Đội trưởng, chúng ta đã cùng leo không biết bao nhiêu đỉnh 
núi tuyết, bao nhiêu lần đều sống sót trở về cơ mà, để tôi thử một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, 
được mà, nhất định là sẽ được mài ” 


“Kéo anh ta ral ” Lúc này, giọng Lữ Cánh Nam cất lên thật vô tình. 


Lại một con đom đóm khác chìm xuống lòng sông tối đen u ám, trôi dần theo con sóng, càng 
lúc càng đi xa dần, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa. Hai tay Nghiêm Dũng bám chặt vào mạn 
thuyền, cặp mắt trợn trừng lên to tướng, tựa hồ vẫn muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối xa 
xăm. 


Trang 1.538/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lý Hồng, Lê Định Minh, Chư Nghiêm trước sau ra đi, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hựu, Trương 
Kiện lại lần lượt ngã xuống, không khí trên thuyền ngột ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ 
đã để dòng nước dẫn đi, không biết sẽ tới đâu, cũng không biết phía trước rốt cuộc còn bao xa, 
thần Chết tựa hồ đã đưa bàn tay tới trước mặt mỗi người, chỉ không rõ người tiếp theo sẽ là ai. 


Vết máu đã được lau dọn sạch, nhưng mùi máu tanh vẫn phẳng phất trên thuyền. Trong hang 
động chốc chốc lại có tiếng “ù ù ù”, đó là tiếng gió. Nghỉ ngơi giây lát, ăn uống một chút, 
Nghiêm Dũng tựa hồ đã lấu lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi Trác Mộc Cường Ba: “Chúng ta có thể 
lên đường chưa vậy? ” 


“Ừm? Không nghỉ thêm chút nữa hả? ” 


“Chúng ta đi thôi, đội trưởng, không thể ở chỗ này lâu thêm chút nào được nữa, tôi sẽ phát điên 
mất. Lần nàu, chúng ta có thể ra khỏi đây rồi đúng không, đúng vậy không? Phải vậu không? ” 


*Đi thôi, Cường Ba thiếu gia. Đây là lần cuối cùng rồi đấu, lần nàu nhất định chúng ta có thể ra 


khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi dòng sông hắc ám này là sẽ kết thúc, tất cả đều sẽ kết thúc thôi. 
Nhạc Dương và Trương Lập cũng đồng thanh kiến nghị. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra phía sau, hầu hết mọi người đều đã ngồi lên ngay ngắn, 
chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Đường Mẫn và pháp sư Tháp Tây đang ở bên cạnh Trương 
Kiện. Lát sau Đường Mẫn nói: “Tình hình Trương Kiện rất không ổn, vẫn đang sốt cao, ở chỗ 
nàu không thể trị liệu được, pháp sư Tháp Tây nói, đợi khi nào ra ngoài xem thử có tìm được 
thảo dược hay không. Ngoài ra, tình trạng của Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hựu cũng không có 
chuuển biến tốt, thuốc của chúng ta không còn nhiều nữa.” 


“Được rồi.” Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng nói với những người ở phía sau, “Nghỉ ngơi xong 
chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi! Cảm mái chèo của mọi người lên, đây là lần xung kích 
cuối cùng rồi, có ra được bên ngoài hay không dựa vào mọi người cả đấy. Nhớ cho kỹ, chúng ta 
không còn đường lui nữa đâu! ” 


Mỗi tay chèo đều vận hết sức lực, tất cả những dồn nén bức bách trong ba ngày nay cơ hồ bùng 
lên trong một khoảnh khắc đó. Mỗi ngày đều tiến lên trong bóng tối mịt mùng, mỗi ngày đều bị 
hất điên hất đảo trong không gian chật hẹp chưa đầy hai chục mét vuông suốt mười mấy tiếng 
đồng hồ, nghe những tiếng gào rú như quỷ khóc ma cười ấy, căn bản không thể nào ngủ được. 
Càng làm người ta không thể chịu đựng được nữa là trong không gian chật hẹp, tù túng, băng 
lạnh ấu, cái chết luôn theo đuổi họ như hình với bóng, cảm giác đau đớn khi bạn bè thân thiết 
mới đâu còn ở bên ta mà thoáng sau đã sinh lụ tử biệt ấy, cũng đủ khiến người ta phát điên phát 
cuồng lên rồi. 


Lại gần bảy tiếng lắc lư tròng trành trôi nổi, họ không ngừng luồn qua luồn lại giữa các nhánh 
sông dưới sự dẫn dắt của Nhạc Dương, hòng tìm ra phương hướng có thể đột phá. Theo cách 
nói của anh, bất kể là đi lối nào, chỉ cần xuôi theo hướng dòng nước chảy là nhất định có thể 
đến được vùng đất bí mật trong truyền thuyết ấy. Thế nhưng đến giờ, đã bảy tiếng đồng hồ trôi 
qua, hai bên bờ vẫn chỉ là vách đá trơn tuồn tuột, thông đạo tối đen như mực vươn dài ra tít mãi 
xa xăm, không hề có dấu hiệu xuất hiện kỳ tích mà mọi người đều đang mong đợi, phía trước 
vẫn chỉ là một vùng đen tối mịt mù không có ánh sáng, một điểm sáng cũng không có. 


Trang 1.539/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập không nén nổi thì thảm hỏi nhỏ: “Liệu cậu có tính toán sai sót gì không? ” Anh 
cũng biết, vào thời điểm này, một câu hỏi như vậy là quá mẫn cảm, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng 
của rất nhiều người. Trác Mộc Cường Ba trừng mắt lên, Trương Lập liền trưng ra bộ mặt vô tội 
“tôi chỉ hỏi thôi mà” về phía gã. 


Nhạc Dương không trả lời, nhưng áp lực tâm lý anh phải chịu đựng thì lớn hơn bất cứ người nào 
trên con thuyền này. Phải biết rằng, rất có thể tính mạng của mọi người trên thuyền này đều 
nằm trong tay anh, nếu tính toán sai lắm, bọn họ chẳng những sẽ không thể thoát ra khỏi 
đường hầm tăm tối nàu, mà còn có khả năng bị con sóng khổng lỏ sắp ập đến đánh lật cuốn 
trôi. Con thuyền hình rắn vẫn không ngừng tiến lên, tiến lên phía trước, Nhạc Dương gắng hết 
sức lắng nghe những âm thanh trong gió. Rất hiển nhiên, tiếng gió đã nhỏ đi nhiều, càng tiến về 
phía trước, tiếng gió càng nhỏ, âm thanh đều từ phía sau vắng tới, phía trước đã hoàn toàn chìm 
vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cũng có nghĩa là, không gian phía trước không còn là hang động chật 
hẹp nhỏ bé nữa, ở đó chắc hẳn phải là một không gian rộng rãi thông thoáng. Thế nhưng, tại 
sao, tại sao vẫn không thấy ánh sáng đâu cả? ” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: “Đây là đoạn sông ngầm cuối cùng rồi đúng không? ” 
Nhạc Dương ngần ngừ đáp: “Ứm, chắc là vậu, chỉ có điều...” 

Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: “Tại sao không có ánh sáng nhỉ? Giờ là mấy giờ rồi? ” 
Nhạc Dương giơ đồng hồ đeo tay lên, ngây người ra: “Chết... chết rồi! ” 

“Sao hả? ” 

Nhạc Dương lắp bắp: “Đồng, đồng hồ chết rồi! ” 


Trương Lập cũng nói: bồ) đồng hồ của tôi cũng chết rồi, liệu có phải ở dưới lòng đất lâu quá 
nên hết pin không nhỉ? ” 


Trác Mộc Cường Ba hồi hộp đưa đồng hồ đeo tay lên trước mặt xem thử, quả nhiên, màn hình 
hiển thị của chiếc đồng hồ điện tử đã không còn hiện lên bất cứ chữ số nào nữa. Gã lắc đầu nói: 
“Không thể nào, dù không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, loại đồng hồ này ít nhất cũng có 
thể duy trì được một tháng, cách giải thích duy nhất cho chuyện này là...” 


“Từ trường mạnh! Giống hệt những gì chúng ta gặp phải trên núi tuyết.” Nhạc Dương và Trác 
Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng lúc nghĩ tới điểm đó. Trác Mộc Cường Ba vội lấu thiết bị đo 
khoảng cách bằng tia laser ra cầm trên tay, không có tín hiệu, quả nhiên là không có tín hiệu. 
Gã thở dài nói: “Tất cả các thiết bị điện tử nhạy nhất đều đã mất tác dụng, giờ thứ duy nhất còn 
dùng được, e là chỉ có mấy ngọn đèn này mà thôi. ” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Thực ra, chúng ta phải nghĩ đến điều này từ trước rồi. Nếu đến cả 
trên đỉnh núi tuyết còn có loại từ trường đáng sợ như vậu, thì trong lòng núi càng có khả năng 
xảy ra hiện tượng này hơn mới phải chứ.” 


Nhạc Dương nói: “Đúng thế, độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã từ gần bốn nghìn 
mét giảm xuống còn chưa đến một trăm mét, có thể nói, chúng ta đã đến được gốc rễ của dãu 
Himalava rồi đó.” 


Trang 1.540/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập lại hỏi: “Thế hóa ra chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu ba bốn nghìn mét cơ à? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không, không chỉ có vậy. Lối vào hang ngầm này ở độ cao tầm bốn 
nghìn mét so với mực nước biển, nhưng phương hướng của chúng ta là từ Đông sang Tây, tức là 
từ vùng rìa của dãu Himalava đi sâu vào lòng đất, những ngọn núi trên đầu chúng ta đều cao hơn 
cửa hang ngầm dưới nước đó rất nhiều. Lúc này, e rằng chúng ta đã ở độ sâu sáu đến bảy nghìn 
mét rồi. ” 


Trương Lập hít vào một hơi không khí lạnh, thốt lên: “Mẹ của tôi ơi! ” 


Lúc này, Lữ Cánh Nam ở giữa nói: “Có phải các thiết bị điện tử đều mất tác dụng rồi hay 
không? Hình như chúng ta gặp phải tình huống tương tự như ở trên đỉnh núi tuyết Tư Tất Kiệt 
Mạc? ” 


Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng đáp lại: “Đúng vậy, hiện giờ tất cả các thiết bị điện tử đều không 
thể sử dụng, chúng ta chỉ còn cách đi tiếp ra khỏi đâu rồi tính sau vậy. Áng chừng chắc còn 
khoảng hai kilomet nữa, chỉ còn mấy phút cuối cùng nữa thôi.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng 
trong lòng gã hiểu rất rõ, ở trong bóng tối, nếu không có thời gian chuẩn xác thì mỗi giây mỗi 
phút cũng đều dài đằng đãng hơn cả năm ròng. 


Gần đến rồi, gần đến rồi, dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, phía trước xuất hiện một cửa hang 
hình tròn, tình hình giống như lúc sắp ra khỏi đường hầm vậy, chỉ khi nào không gian bên ngoài 
rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều lần thì mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy mà thôi. 


Mỗi người dốc hết chút sức lực cuối cùng, con thuyền hình rắn cơ hồ như sắp bay lên, mái chèo 
vung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền, đến giờ phút này, cả tiếng nước chảy róc rách cũng trở 
nên đáng vêu lạ thường. Khi cửa hang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trương Lập hét 
lên: “Ra ngoài rồi! ” Cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn thoát khỏi hang ngầm ở sâu dưới 
lòng đất, phía trước bọn họ sẽ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. 


Trương Lập hét lên xong, bỗng phát hiện người trên thuyền không ai hưởng ứng mình, rồi lập 
tức, anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tại sao mọi người vẫn trầm mặc. Bóng tối, bóng tối 
vô biên vô tận, tuy bọn họ đã ra khỏi cửa hang, nhưng phía trước mắt vẫn chỉ là bóng tối mịt 
mùng trải dài mãi mãi. Ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha, lúc ở trong hang động vẫn còn cảm 
thấu sáng chói, nhưng vừa ra khỏi, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía trước, càng xa càng nhạt 
dần, cuối cùng chỉ còn lại một quầng bóng mờ nhạt, rồi biến mất vào bóng đêm. Đây dường như 
là một thế giới không có ánh sáng, lẽ nào đây chính là vương quốc dưới lòng đất trong thuyền 
thuyết, Shangri-la đó hay sao? 


Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền đều không hẹn mà cùng điều chỉnh lại phương vị của 
mấy ngọn đèn pha, nhận thức lại vùng không gian mới trước mắt mình. Đèn pha quét phía trước 
một góc một trăm tám mươi độ, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết của bờ bến nào, xuống 
dưới, toàn là nước, không có bờ, lên trên, ba bốn chục mét phía trên vẫn là tầng nham thạch, 
chẳng trách lại không có ánh sáng, bọn họ vẫn ở trong lòng dãy núi cao mấy nghìn mét. Còn 
những người phía sau, đèn pha quét tới chỗ cửa hang bọn họ vừa ra, rồi dịch dần sang hai bên 
trái phải, chỉ thấy vách đá trải dài ra, hơi cong cong, cũng sâu xa vô tận, căn bản không thấy đầu 
bên kia. 


Nhạc Dương khó nhọc nói: “Đây... đây có lẽ là một động ngầm lớn, chúng ta chưa ra được bên 


Trang 1.541/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngoài, vẫn còn ở trong hệ thống hang ngầm ấy.” 


“Sao thế được? ” Nghiêm Dũng đã bắt đầu cảm thấu không kiên nhẫn được nữa: “Không phải 
cậu nói, đây đã là đoạn cuối cùng rồi hay sao? Tại sao vẫn ở trong hang ngầm? Tại sao? ” 


Trương Lập cũng lên tiếng: “Đúng vậy, mau lấy bản đồ ra xem nào, liệu có lắm không vậy? 
Không phải chúng ta vẫn còn mấy tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước hay sao? ” 


Nhạc Dương lúng túng mở bản đồ ra nói: “Không thể lảm được, đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi 
mà. ” 


Nghiêm Dũng đã không kiểm chế nổi nữa: “Rắm chó, nếu vì một tấm bản đồ sai lệch mà khiến 
chúng ta... vậy thì... vậy thì...! ” 


Đội trưởng Hồ Dương quát lên: “Dũng, đủ rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng tranh cãi nữal Nghe đây, Nhạc Dương, mấy cậu nghiên cứu lại 
bản đồ xem, thử coi rốt cuộc là có vấn đề gì. Những người khác, chúng ta chèo thuyền men 
theo vách đá bên phải, xem có phát hiện gì không.” 


Vì kim chỉ nam, la bàn đều không thể sử dụng, thuyền rắn của họ chỉ có thể men theo vách đá 
bên phải đi tiếp. Nhạc Dương không ngừng giải thích với Nghiêm Dũng: “Anh xem đây, chúng 
ta từ chỗ này đến chỗ này, chỗ này có một thác nước năm tầng, anh còn nhớ không, mỗi tầng 
cao khoảng hai mét, sau đó chúng ta rẽ sang bên phải, là tuyến đường an toàn màu xanh này, 
sau đó...” 


Sóng rất lớn, Trác Mộc Cường Ba ở mũi thuyền quạt nước, không ngừng có sóng vỗ vào vách 
đá, bọt nước bắn tóe lên cả người. Gã bèn mở rộng cổ áo ra, để mặc cho làn nước băng lạnh 
chảy trên da mình. Chính cảm giác lạnh thấm vào xương ấy khiến gã giữ được sự tỉnh táo, đồng 
thời có thể bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu. Nếu bản đồ không sai, vậu 
thì con đường Nhạc Dương chỉ ra cũng không thể sai được, hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, 
phía trước dường như cũng không có đường hầm nào nữa, đích thực là họ đã ra khỏi phạm vi 
của tấm bản đồ. Vậy thì, vậu thì, giờ họ đang ở đâu? Đột nhiên, tình cảnh lúc lần đầu tiên nhìn 
thấy Hương Ba La Mật Quang bảo giám lại hiện lên trong tâm trí Trác Mộc Cường Ba... Mẫn 
Mẫn nói: “Phần dưới bức tranh này chẳng có gì cả, cũng lạ thật.” “Bên dưới... bên dưới chắc là 
phải có rất nhiều nước mới đúng...” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng từng nói: “Phía trên bản đồ này là gì vậy? Sao lại tô màu đen? ” 


Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? AI Khoảng tối... khoảng tối giữa bản đồ và Hương Ba La. Lẽ nào... 
Trác Mộc Cường Ba đang nghiền ngẫm suy tư, bỗng nghe Nhạc Dương thốt lên: “A? Không 
phải chứ, lẽ nào là... ” 


Nghiêm Dũng vẫn đang lớn tiếng hỏi: “Gì hả? Cậu nghĩ ra gì rồi hả? ” 


Nhạc Dương chỉ vào bản đồ này: “Làn sóng này, lối ra trên tấm bản đồ này, nửa phía trên tại 
sao lại có hình cong thế nàu, lúc này chúng ta cũng đang đi theo một đường cong...” Nghiêm 
Dũng bực tức ngắt lời: “Nói nhăng cuội gì đấy? Rõ ràng hơn một chút xem nào! ” 


Nhạc Dương gọi: “Trời ơi, anh xem đi, Cường Ba thiếu gia, mọi người đều lại đâu xem đi, tại 


Trang 1.542/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sao nửa trên của tấm bản đồ này lại hình cong, đội trưởng Hồ Dương chẳng phải vẫn nghi hoặc 
tại sao nửa trên của tấm bản đồ sao không để khoảng trống mà lại tô thành màu đen đúng 
không, còn cả những gợn sóng này nữa, gợn sóng lớn thế nàu... tôi ngu thật, tại sao lại không 
nghĩ ra sớm hơn một chút chứ. Không, không, là tôi không hề nghĩ theo hướng đó mới đúng, 
thật... thật không thể nào tin nổi... ai có thể ngờ được chứ? Ai nghĩ ra được chứt ” 


Trương Lập không hiểu hỏi: “Nhạc Dương, rốt cuộc cậu muốn chúng tôi xem gì vậy? Cậu nghĩ 
ra điều gì rồi? Mau nói ra đi nào? ” 


Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kịt phía trước, lại một con sóng lớn cao 
mấy mét ập đến, đung đưa lau động bên dưới con thuyền rồi quật vào vách đá. Chỉ nghe anh 
kinh hoảng trả lời Trương Lập: “Đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất rồi, 
nhưng phía trước chúng ta không phải Shangri-la, mà là... mà là... biển...” 


Trái tim Trác Mộc Cường Ba chìm hắn xuống, đây cũng là điều gã vừa sực nghĩ ra. 


“Biển...” Phảng phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hãi của Nhạc Dương, xa xa lại vắng đến 
tiếng gầm gừ như sấm động. 


Đại dương cổ Tethus 


Tương truyền rất lâu rất lâu trước đây, Tây Tạng là một vùng biển lớn mênh mông trải dài ra vô 
tận, bên bờ biển có một cánh rừng lớn, tất cả các loài sinh vật sống tự do tự tại, thỏa thích nô 
đùa trong rừng. Cho đến ngày kia, một con rồng ác năm đầu khuấy đảo cho nước biển dâng lên 
rợp trời dậu đất, các loài sinh vật trong rừng bị nước biển dâng lên, dồn ép không còn biết chạu 
đi đâu nữa, chỉ còn biết khẩn cầu thần linh bảo hộ. Vậy là, trên trời bèn giáng xuống năm nàng 
tiên nữ, các vị tiên nữ đã chế phục con rồng ác, giúp các sinh vật trong rừng xây dựng lại nhà 
cửa. Tất cả vô cùng cảm kích các nàng tiên nữ, liền khẩn cầu các nàng ở lại để giúp đỡ họ. Cuối 
cùng, các nàng tiên đã động lòng từ bi, lệnh cho nước biển rút xuống, để lộ ra rừng rậm um tùm 
tươi tốt và thảo nguyên mênh mông, rồi tự hóa thân thành năm ngọn núi cao, vĩnh viễn bảo vệ 
cho những sinh linh dưới chân mình. Năm ngọn núi cao ấy, chính là năm ngọn núi cao nhất dãy 
Himalava với đỉnh Chomolungma là trung tâm. Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, các 
nhà khoa học đương nhiên là chỉ mỉm cười, chẳng buồn để ú đến những câu chuuện thần thoại 
thế nàu. Nhưng khoa học càng phát triển, các nhà khoa học lại bắt đầu nghi ngờ, mấy nghìn vạn 
năm về trước, gần dãy Himalava này quả thực có một vùng biển mênh mông, dãy Himalava có 
lẽ là kết quả của vận động tạo núi do sự vận động của các lớp trong vỏ trái đất hình thành, ước 
chừng bắt đầu đùn lên từ ba trăm vạn năm trước, và cho đến ngày nay vẫn đang trong quá trình 
đùn lên cao ấy. Cho đến những năm 20 của thế kủ trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra 
dấu vết của các loài sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalava, bao gồm cả hóa thạch của các loài 
Tam diệp trùng, Cúc đá, Ốc anh vũ... Các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học. Các nhà 
khoa học gọi quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn 
Himalava, còn đại dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương cổ Tethụs. 


Thế nhưng, khi dãy Himalava đùn lên, đại dương cổ Tethus lẽ ra cũng phải lùi lại, nhập vào 
phạm vi của Ấn Độ Dương với đúng. 


Vậy thì giờ đâu, vùng nước tối tăm vô tận phía trước con thuyền nhỏ của bọn Trác Mộc Cường 
Ba là gì chứ? 


Trang 1.543/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau khi Nhạc Dương thốt ra thông tin đáng kinh hãi ấy, người trên thuyền chìm vào trầm mặc 
trong khoảnh khắc. Mọi người đều cần suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là thứ gì đang xuất hiện 
trước mắt bọn họ trong lòng đất sâu sáu bảy nghìn mét bên dưới dãy Himalava? 


Những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt mái chèo xuống, nhích gần lại mũi thuyền. Nếu 
nói trước mặt bọn họ là một đại dương, vậy thì còn chèo làm quái gì nữa, bọn họ dồn lại một 
chỗ theo bản năng, hụ vọng có thể tìm ra cách giải quuết vấn đề. 


“Biển? Sao... sao lại thế được! ” Trương Lập kìm nén một hồi lâu, mới do dự cất tiếng hỏi. Chỉ 
có điều, đối mặt với vùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận, sóng nước dạt dào 
này, không thể nói đây là sông, vậy thì có thể là gì được chứ? 


Nghiêm Dũng đột nhiên vươn nửa thân ra bên ngoài thuyền, treo ngược trên mạn thuyền, vốc 
mấy vốc nước lạnh băng hất vào mặt, động tác như khỉ vớt trăng, đoạn ngấng đầu lên, ngửa 
người trở lại trên thuyển, há miệng ra thở hổn hển, lớn tiếng nói: “Là nước ngọt, lấy đâu biển 
biếc gì chứ, con mẹ nó. Không thể gọi là biển được, nước ngọt, là hồ nước ngọt, hồ nước ngọt! 
” Anh nhắc đi nhắc lại, cố nhấn giọng, như thể cách gọi “hồ” dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn 
là “biển” vậu. 


Trác Mộc Cường Ba chậm rãi lên tiếng: “Ở cao nguyên Thanh Tạng, chỉ cần là vùng nước lớn, 
bất kể là nước ngọt hau nước mặn, đều gọi là biển cả. Kỳ thực, ú nghĩa của chữ `thố' trong tiếng 
Tạng chính là `biển', không phải là 'hổ' như người ngày nay vẫn nói đâu. ” 


Đội trưởng Hồ Dương nhốm người ngó đầu ra phía trước, lầm bẩm nói: “Sao có thể là biển được 
nhỉ? Sao có thể là biển được nhỉ? ” 


Nhạc Dương thấp giọng nói: “Tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt nước tràn 
vào hang ngầm kia, là sức mạnh gì khiến chúng từ nơi có độ cao thấp hơn chảy ngược ra, hơn 
nữa lại còn khiến cả dòng nước chảy ngược, đáng sợ đến như vậy? Ngoài ra, mỗi ngày sóng đều 
xuất hiện hai lần, nếu tôi đoán không sai, ở cùng một nơi, hai lần nước tràn sẽ cách nhau chừng 
mười hai tiếng đồng hồ. Kế đó, tôi nhìn thấy các lối ra trên tấm bản đồ, mọi người để ú thấy 
không, các lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính của đường cong trên bản đồ, e 
rằng phải trên cả nghìn kilomet chứ chẳng chơi. Tiếp đó, địa hình dạng loa kèn này khiến tôi 
nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiết Giang. Mười hai tiếng đồng hồ một lần nước chảy ngược 
dòng và địa hình dạng loa kèn, kết nối hai điểm nghi ngờ này với nhau, tôi nghĩ mình đã tìm ra 
được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng tồi.” 


“Thủy triều, là sức mạnh của thủy triều! ” Sean kêu toáng lên. Nhạc Dương khe khẽ gật đầu. 


Nhạc Dương lại nói tiếp: “Vì vậu, vùng biển nàu e rằng còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng 
tượng nữa. Nếu nói hệ thống nước ngầm này chằng chịt giao nhau, từ Khả Khả Tây Lý đến A 
Lụ, vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên Thanh Tạng rồi hay sao. Trời đất của tôi ơi 


Hà 


Trương Lập lắp bắp: “Cái... cái hồ... hồ nàu, rốt cuộc là lớn chừng nào vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội bảo Nhạc Dương: “Mau, thử đo xem, nước 
sâu bao nhiêu. ” 


Nhạc Dương cẩm thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser lên, xòe tay ra, hướng màn hình về phía 


Trang 1.544/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói: “Làm sao đo bây giờ? ” Trác Mộc Cường Ba giờ mới sực 
nhớ ra, tất cả các thiết bị điện tử đều đã không hoạt động, muốn đo đạc, trừ phi trong bọn họ có 
người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia. 


Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối, cũng hết sức kinh hãi thốt lên: “Nếu nói 
đâu là một vùng biển, diện tích bề mặt của cao nguyên Thanh Tạng là 250 vạn kilomet vuông, 
nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất, diện tích bên dưới có thể vươn ra đến 
Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, Buhtan, ít nhất cũng phải lớn hơn con số 250 vạn 
kilomet vuông ấy nhiều. Diện tích nàu... diện tích nàu chẳng phải còn lớn hơn cả Địa Trung Hải 
hay saol ” 


Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền, lắm bẩm 
nói: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được.” 


Trác Mộc Cường Ba bèn lên tiếng an ủi: “Ừm, vùng biển... à không, vùng hồ này, nhất định 
không lớn như đội trưởng Hồ Dương nói đâu. Mọi người thử nghĩ xem, ở trong hệ thống sông 
ngầm chúng ta đã đi được gần nghìn kilomet, diện tích... hồ này, chắc chắn nhỏ hơn cao nguyên 
Thanh Tạng... nhỏ hơn nhiều ấu chứ.” Đường Mẫn cũng nói: “Có lẽ... lối ra ở ngay gần bờ biển 
thôi, không chừng chỉ vài chục kilomet phía trước, thậm chí là vài kilomet thôi ấy chứ, chúng ta 
tiếp tục chèo thêm một đoạn nữa là... là có thể thấy ánh sáng rồi mà? ” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người vây xung quanh mình. Trên gương mặt họ, cảm 
xúc gì cũng có. Thế nhưng, gương mặt Nghiêm Dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm xúc này thực 
không hề hay chút nào, cực kỳ không hay. Sắc diện xấu nhất là Triệu Trang Sinh, ít nhất đã ba 
bữa nay anh ta chưa ăn chút gì, cứ liên tục nôn ọe nhưng lại kiên quyết không chịu tiêm chất 
duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Vương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên. Cứ tiếp tục 
thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng. 


Đúng lúc đó, một tiếng rít kù dị từ đằng xa vắng lại, thoáng cái đã biến thành muôn vàn tiếng 
sấm động âm vang. Vách đá run lên, biển lớn gầm gừ, đó chính là nguồn gốc của sức mạnh 
khiến dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi cũng không tìm được 
lời giải thích... thủy triều! 


Trác Mộc Cường Ba kiên quyết hét lớn: “Mau lên, tất cả mọi người trở về vị trí, buộc chặt dây 
an toàn vào! Sean, anh trông chừng Vương Hựu, Ba Tang để ý Mạnh Hạo Nhiên, đội trưởng Hồ 
Dương, Trương Kiện nhờ cả vào anh đấy! ” 


Bức tường nước, ở thế giới ngầm dưới lòng đất trông hoàn toàn khác với những gì ta thường 
thấu trên mặt đất, một bức tường đen ngòm, hoàn toàn hòa làm một với môi trường xung 
quanh, đèn pha chiếu vào đó, thấu tựa như cả núi than đang sụp đổ, hoặc một vệt dầu loang 
cuồn cuộn. Có thể cảm nhận được nó đang đến, như có thứ gì đó đang ập tới với tốc độ cực 
cao, nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ, chừng như không thể nhận ra được nó trong bóng tối. 


Chỉ trong nháy mắt bức tường nước đã ập tới trước mặt họ. Bóng tối bỗng nhiên biến thành một 
vật thể khổng lồ, có thể nuốt chửng mọi thứ, phát ra những tiếng rít kinh hồn, nhấn chìm tất cả 
những âm thanh khác trong không gian tăm tối. Cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của 
Nhạc Dương run bản bật. Bức tường nước cao đến ba chục mét, không, phải bốn chục mét, 
không, phải cao hơn nữa. Trước mặt anh, gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di 
động! Địa hình đã khiến đường kính của nó từ mấy nghìn kilomet nén xuống còn mấy chục 


Trang 1.545/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kilomet, vì vậu độ cao của nó cũng từ vài mét mà chồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với 
một bức tường nước cao gần trăm mét, tất thảy sinh vật thuộc giới tự nhiên này đều chỉ còn biết 
lựa chọn run rấy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, dù là sinh vật nào cũng ắt phải nhận ra sự nhỏ bé 
mong manh của mình trước uy năng vĩ đại của tự nhiên. 


Sau những tiếng ầm ầm như sấm động, con thuyền của họ tựa hồ như con sâu cái kiến trong 
dòng nước lũ, thoắt cái đã bị nhấn chìm, rồi lại bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng lên 
cao, đập mạnh vào vách đá, kế đó, dư chấn còn lại vẫn tiếp tục quật con thuyền vào vách đá 
thêm mấy lần nữa. Đợi khi mặt nước lặng sóng, nhờ trọng lượng tự thân mà con thuyền rắn của 
họ lật ngược trở lại, bốn bề chìm vào bóng tối. 


Trong bóng đêm mịt mùng, Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được một cách rõ rệt, người mình 
đang treo ngược bên ngoài mạn thuyền bằng sợi dâu an toàn, nước biển băng lạnh khiến cơ bắp 
toàn thân gã co rút lại. Không biết vì cái lạnh hay vì nguyên nhân gì khác, gã nhận ra hàm răng 
mình va đập vào nhau cành cạch, cơ hồ không thể khống chế được. Gã đưa tay lên nhét vào 
miệng, nhưng ngoài tiếng sóng dập dẻnh vỗ vào vách đá ra, vẫn nghe rất rõ tiếng răng va vào 
nhau lập cập trong bóng tối. Áng chừng chỉ vài giâu sau đó, hoặc cũng có thể là vài phút sau, chỉ 
nghe Nhạc Dương ở phía trước run lên bản bật, cất tiếng hỏi: “Cường... Cường Ba thiếu gia, 
chúng ta... chúng ta còn sống không? ” Giọng nói run rẩấu, lập bà lập bập, thì ra tiếng răng va 
đập vào nhau ấu là của anh chàng này phát ra. 


“Còn, chúng ta vẫn còn sống.” Trác Mộc Cường Ba dần dân lấy lại bình tĩnh, gã lớn tiếng hét 
lên: “Trương Lập! ” 


“Tôi, tôi ở bên này, bị đeo ngược ra bên ngoài thuyền rồi.” 

“Nghiêm Dũng! ” 

“Tôi vẫn chưa chết! ” 

“Đội trưởng Hồ Dương! ” 

“Con mẹ nó! Ở đây! Trương Kiện cũng vẫn còn thở, ai lên thuyền bật đèn lên đi! ” 
“Mẫn Mẫn! ” 

“Em... em không sao. ” 


... Mỗi lần gọi một cái tên, Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy an tâm hơn một chút, tới khi gọi 
hết tất cả mọi người, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Lộn người trở lại thuyền, phát hiện trong 
thuyền cũng đầy những nước đọng, gã liền lớn tiếng hạ lệnh: “Lên đây, mọi người lên đây hết 
đi, tát nước ra ngoài. Trương Lập, cậu sửa đèn cho sáng lên... ” 


Chỉ một thoáng sau đó, Trương Lập đã lần mò làm một ngọn đèn ở cuối thuyền sáng lên, nước 
đọng trong thuyền nhanh chóng được tát hết ra ngoài, cái lạnh đeo bám trên người dường như 
cũng đã bị xua đi, có điều, cả đoàn vẫn đang thở hồn hến mệt nhọc. Lần này, thậm chí cả hai vị 
pháp sư trông cũng hơi nhếch nhác thảm hại. 


Còn ba người đang trong trạng thái ngủ đông, Trương Kiện vẫn đang sốt cao, tình hình không 
thuyên giảm, bọn họ cũng đã bó tau không biết làm gì hơn nữa; thân thể Vương Hựu hình như 


Trang 1.546/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vẫn chưa xuất hiện hiện tượng gì bất bình thường; nhưng sau con sóng lớn kinh hồn ấy, Mạnh 
Hạo Nhiên đã gặp vấn đề. Đường Mẫn nói, rất có thể anh đã bị nước vào đường hô hấp khi 
sóng ập tới. 


“Vậu...” Đường Mẫn quấn mái tóc ướt nhẹp thành một búi, hỏi: “Giờ chúng ta làm sao đây? ” 


Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba 
đáp: “Thực ra, đây không phải vấn đề chúng ta cần suy nghĩ.” 


Đúng vậy, ở vùng biển nằm sâu dưới lòng đất này, bọn họ căn bản không có đường để rút lui, 
nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là xông lên phía trước, tiến sâu vào 
vùng biển này, bằng không thì chỉ còn cách chờ chết, vì vậy Trác Mộc Cường Ba mới nói, không 
cần phải suy nghĩ. 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không, cần phải tính toán đấy, cần phải bố trí lại người, những thứ có 
thể tiêu hao cũng cần sử dụng có kế hoạch, còn nữa, ở đâu có người nào có kinh nghiệm đi biển 
không, có ai từng lái thuyền ra biển hay có trải nghiệm gì tương tự vậu chưa? ” 


Nhất thời mọi người đều im lặng, tuy bọn họ đã được huấn luyện rất nhiều hạng mục, nhưng lái 
thuyền ra biển, hoặc lướt sóng gì đó thì chẳng ai có kinh nghiệm cả. Có ai mà ngờ được, ở sâu 
bảu tám nghìn mét dưới lòng Tây Tạng lại có một vùng biển đâu cơ chứ! Trôi nổi trên sông và ra 
biển là hai việc hoàn toàn khác nhau, sóng cao mấy mét, hoặc mười mấy mét đã có thể coi là 
cực kù khó khăn trong lúc ngồi thuyền trôi sông rồi, nhưng ở biển thì đó chỉ là chuyện hết sức 
bình thường, hơn nữa khi ra biển, còn phải đối mặt, nhào lộn trên sóng, hết đợt này lại tới đợt 
khác. Các kỹ thuật thích hợp sử dụng khi ngồi thuyền xuôi dòng nước xiết đều hoàn toàn không 
có đất dụng võ khi đối mặt với sóng biển. 


Hồi lâu sau, Sean mới chầm chậm giơ tay lên nói: “Tôi... tôi từng đi du thuyền, có tính không? ” 
Lữ Cánh Nam nói: “Có phải du thuyền đi men theo đường bờ biển không? ” 

Sean đáp: “Ừm... nhưng mà, hình như toàn sóng vên gió lặng thôi. ” 

Mọi người lại đưa mắt nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương... 


Chỉ nghe vị đội trưởng râu ria xồm xoàm này ngần ngừ nói: “Tôi... tôi... cũng giống anh Sean..., 
chỉ ngồi trên tàu...” 


Lúc nàu, Đường Mẫn mới nói: “Em... em từng ra biển rồi.” 


*Gì hả? ” Mọi người trên thuyền đều tròn mắt nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng. Đường Mẫn 
đỏ mặt, vội nói: “Hồi trước em và anh trai từng lái thuyền ra biển mà, thuyền đánh cá nhỏ bình 
thường ấy, thật đấu.” Cô nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba, lặp lại một lần nữa: “Thật đấu.” 


Trác Mộc Cường Ba nắm lấy bàn tau Mẫn Mẫn, nói: “Ứm.” Triệu Trang Sinh, Trương Lập, 
Nhạc Dương đứng bên cạnh quan sát, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không nhận ra cô gái yểu 
điệu nàu đã từng lái thuyên ra biển. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại hỏi: “Triệu Trang Sinh, còn 
cậu thì sao? ” 


Triệu Trang Sinh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Nhạc Dương liền lên tiếng đáp thay: “Cậu ta 


ấu à, chỉ lặn hụp được mấy hồi dưới sông, chứ biển thì mới nhìn thấu trên tivi thôi. 


Trang 1.547/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nói: “Được rồi, vậy hai người có kinh nghiệm ra biển, có kiến nghị gì không? ” 


Cả bọn lại tiếp tục thảo luận chỉ tiết về việc ra biển, không ngờ Đường Mẫn lại rất hiểu biết về 
mặt này. Cô nói rõ sự khác biệt của sóng gió, sóng triều và sóng gần bờ trên biển, cách giương 
buồm và nhận biết hướng gió, ngoài ra còn một số kỹ năng điều khiển thuyền nữa. Đường Mẫn 
nói, anh trai cô còn dạy một số kỹ năng nhìn trời, nghe tiếng sóng nữa, nhưng đều không dùng 
được trong hoàn cảnh nà. 


Những người khác trầm ngâm, đúng thế, đâu không phải vùng biển thông thường, mà là biển 
dưới lòng đất. Chẳng những vậy, e rằng họ là những người hiện đại đầu tiên gặp phải biển dưới 
lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây như thế nào chứ, ngoài bóng đêm ra thì không còn gì khác, nhiệt 
độ thấp đến gần như có thể đóng băng, Nhạc Dương còn nói đùa rằng bọn họ đang tiến vào 
vùng Bắc Băng Dương vĩnh viễn ở trạng thái đêm vùng cực 2. Càng gay go hơn nữa là, do tác 
dụng của vùng từ trường của nham tầng đặc biệt trong lòng núi, hoặc một hiện tượng tự nhiên 
nào đó khác, tất cả các thiết bị điện tử của bọn họ đã ngưng hoạt động cả, thậm chí điều cơ bản 
nhất là phân biệt phương hướng cũng không thể làm được. Việc duy nhất họ có thể làm lúc này 
là, cứ nhằm hướng sóng và gió ập đến mà xông lên... 


Mặc dù tạm thời họ không gặp phải bức tường nước cao ngất do thủy triều hình thành nên nữa, 
nhưng phải vượt qua những con sóng nhỏ cao hơn chục mét, đối với con thuyền như thế nàu 
cũng là một việc hết sức gian nan. Lúc ở chân ngọn sóng, con thuyền hình rắn như một cỗ xe 
già nua đã long xòng xọc đang leo dốc, khó khăn lắm mới bò lên được trên ngọn sóng thì cả con 
thuyền đã bị đầu ngược về sau mấy chục mét, kế đó, sóng nước lại bắn ào ào vào thuyền, nước 
biển băng lạnh ướt sũng các thành viên trong đội. Khó khăn lắm mới chèo tiến lên được mấy 
chục mét, đợt sóng thứ hai lại ập đến. 


Mẫn Mẫn nói: “Sóng trên biển là do gió hình thành, có gió lớn thì mới có sóng lớn, nhưng ở 
vùng biển dưới lòng đất nàu, lại rất ít có gió...” 


Nghiêm Dũng nói: “Vậy thì tiếng rít như ma kêu sói gào chúng ta nghe thấy lúc ở trong hệ 
thống hang ngầm ấy là gì? ” 


Nhạc Dương đáp: “liếng gió chúng ta nghe thấu trong hang động, là do nước tràn vào ép 
không khí trong hang lưu động, không phải là gió biển.” 


Trương Lập lại hỏi: “Thế còn sóng? Không phải nói có gió thì mới có sóng sao? ” 


Nhạc Dương nói: “Tôi bảo rồi mà, đây là lực thủy triều! Chính lực thủy triều đã hình thành nên 
sóng. ” 


Trương Lập lại hỏi: “Nhưng còn không khí chúng ta đang thở thì sao? Nếu không có gió, làm 
sao chúng ta có thể hít thở bình thường như vậu được? ” 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng: “Để nghe Mẫn Mẫn nói xem nào.” 


Mẫn Mẫn liền giải thích: “Không sai, sóng được hình thành bởi lực thủy triều đã khuấy động 
không khí, có lẽ do vậy mà tạo ra dòng không khí lưu thông, nhưng không khí thì nhất định có 
nguồn gốc, chúng đến từ bờ biển phía bên kia. Vì vậu, nhất định là có đường ra khỏi đâu. Nơi 
nào có gió thổi không khí tới, thì nhất định thông với thế giới bên ngoài. Đâu cũng là cách duy 


Trang 1.548/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất để chúng ta phán đoán hướng tiến lên phía trước.” 
Trương Lập lầm bẩm: “Thế nhưng chúng ta lúc này vốn là tiến ít lùi nhiều.” 


“Ba Tang, anh chiếu ngọn đèn ra phía sau, thử xem chúng ta có cách xa vách đá không? ” Trác 
Mộc Cường Ba lớn tiếng gọi. 


“Không, tôi vẫn thấy được! Đại khái đã đi được chừng năm trăm mét.” Ba Tang cũng cao giọng 
đáp. 
“Sao vẫn chẳng đi được mấu thế nhỉ? ” Trương Lập nói. 


“Sóng dồn dập hết đợt nàu đến đợt khác đấu chúng ta ngược trở lại, tưởng như đã chèo rất lâu 
rồi, nhưng lại chẳng tiến lên được bao nhiêu.” Nhạc Dương đáp. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cố gắng chèo đi, dù sao cũng càng lúc càng đi xa cửa hang rồi.” 


Trương Lập gượng cười nói: “Cường Ba thiếu gia, anh lại nói sai rồi, phải nói là, chúng ta càng 
lúc càng đến gần Shangri-la rồi mới đúng.” Lại một con sóng nữa cuộn lên, làm cả bọn ướt nhẹp 
khắp đầu khắp mặt. 


Chèo thêm một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Ba Tang! Còn nhìn thấy vách đá nữa 
không? ” 


Ba Tang trả lời: “Vẫn thấy được, ước chừng cách chúng ta năm trăm mét! ” 

Nghiêm Dũng không nhịn được ngoác miệng ra chửi: “Con mẹ nó, mắt mũi kiểu gì vậu! ” 
Ba Tang nói: “Mẹ nhà cậu ấu, có giỏi tự đi mà nhìn! ” 

Đội trưởng Hồ Dương quát lên: “Dũng! ” 

Trác Mộc Cường Ba cũng gắt: “Ba Tang! ” 


Nghiêm Dũng nổi giận bừng bừng gắt lên: “Rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì đâu chứ? 
Giậm chân tại chỗ à? Hay là đọ sức với sóng xem ai khỏe hơn? ” Mẫn Mẫn vội nói: “Thực ra chỉ 
có đoạn phía trước là khó khăn thôi. Vì chúng ta đang ở trung tâm của hình loa kèn, vì vậu sóng 
đến chỗ này mới thành ra lớn như vậy, chỉ cần xông qua được đoạn phía trước, sóng sẽ nhỏ hơn 
nhiều. Ở vùng biển dưới lòng đất nàu không có gió, chỉ cần ra khỏi được miệng loa kèn, sẽ 
không có sóng lớn nữa đâu. ” 


Lại thêm một con sóng lớn khác ập đến... 
Sóng nước thủy triều 


Trác Mộc Cường Ba cầm mái chèo bằng cả hai tau, nhìn chằm chằm về phía bóng tối trải dài vô 
tận, mái chèo đưa lên hạ xuống quạt nước về phía sau. Đã lâm vào bước đường cùng này rồi, 
thực còn hụ vọng thoát khỏi nữa hay sao? Còn bao nhiêu phần hụ vọng cho bọn gã đây? Lời 
Đức Nhân lão gia lại một lần nữa văng vắng bên tai gã: “Khoa học kỹ thuật, khiến cho văn minh 
tiến bộ, khiến cho con người trở nên lớn mạnh hùng cường, thế nhưng, bản chất thật sự ở sâu 
thắm nội tâm của con người không hẻ thay đổi. Những người đã bay lên vũ trụ và những người 
một vạn năm trước nằm trên bãi cỏ đếm sao trời vốn chẳng có gì khác biệt. Họ đều phải suv tư, 


Trang 1.549/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều phải hoài nghi, ngờ vực tại sao mình lại có mặt trên thế gian này, cuộc đời này mình nên 
làm gì. Từ khi con người thời viễn cổ lần đầu tiên không phải bôn ba vất vả vì miếng ăn, vấn đẻ 
này đã nảy sinh ra rồi, và cứ tiếp tục kéo dài mãi trong suốt tiến trình lịch sử của loài người. Con 
không cần phải tìm kiếm đáp án cuối cùng làm gì, chỉ cần nhớ rõ một điểm: những điều con 
làm, chính là những điều con muốn làm. Như vậy, con sẽ dốc hết sức lực và khả năng của mình 
để làm điều ấy cho thật tốt. Nếu trong quá trình làm việc đó, con cảm thấu vui vẻ, sau khi hoàn 
thành lại cảm thấy thỏa mãn, vậy có nghĩa là con không làm sai. Ưu điểm lớn nhất của con, 
chính là sự kiên trì, thế nhưng, khuyết điểm lớn nhất của con, cũng chính là sự kiên trì ấu.” 


Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập tới từ phía bóng tối mịt mùng, rồi lại tan biến vào trong 
bóng tối, không để lại một chút dấu vết nào dù chỉ là nhỏ nhất, như chúng chưa từng xuất hiện 
bao giờ. Chỉ có những người phải đi xuyên qua những đợt sóng cao ngất ấu, mới thực sự hiểu 
được sự nguy nan hiểm trắc. Con thuyền nhỏ của họ cứ dập dẻnh nổi trôi giữa vô số con sóng 
lớn ấy, thoắt cái đã bị ngọn sóng nuốt chứng, rồi thoáng sau đó, lại khó nhọc đi xuyên qua giữa 
con sóng, như một mầm non vùng vẫy len kẽ đá mọc lên. Con thuyền gian nan đón đầu từng 
đợt tấn công của sóng biển, hết lần này đến lần khác đều vượt qua được, mặc cho sóng điên 
cuồng quật tới, mặc cho toàn thân đầy thương tích. Bị đợt sóng này đánh lật, nó lại khó nhọc 
xoay ngược trở lại, điều chỉnh phương hướng, nhằm thẳng vào đầu ngọn sóng đang ập tới mà 
tiếp tục tiến lên. Với tốc độ như vậy, thực chẳng khác nào con sên bò giữa vùng biển mênh 
mang, nhưng con thuyền vẫn chưa hề ngừng lại, tiếp tục kiên trì bò lên phía trước. 


Chỉ bởi những mái chèo kia, đang ở trong tau một đám người quyết không chịu cúi đầu thất bại, 
bánh lái, đang ở trong tau một kẻ không sợ tử vong. Dù sóng gió phía trước có lớn mấy chăng 
nữa, cũng không thể ngăn được quyết tâm tiến lên của họ. Không có thất bại, chỉ có hủy diệt 
mà thôi. 


Cứ một lúc, Trác Mộc Cường Ba lại lớn tiếng gọi vọng về phía sau, hỏi xem rốt cuộc đã rời xa 
được vách đá chưa. Gã không biết rốt cuộc đã bao nhiêu lâu trôi qua. Trong bóng tối mênh 
mang này vốn không có thời gian, nhưng câu trả lời của Ba Tang không bao giờ khiến mọi 
người hài lòng: “Không tiến lên được chút nào, Cường Ba thiếu gia.” “Vẫn năm trăm mét...” 
“Chúng ta cách vách đá chừng năm trăm mét... ” 


Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, trước một con sóng lớn sắp ập tới, Nghiêm Dũng cuối cùng cũng 
không kiểm chế nổi đứng bật dậy, gầm lên giận dữ: “Đến đi, đến đi! Tao không sợ chúng mày 
đâu! ” Đội trưởng Hồ Dương vội ngăn anh lại: “Dũng, bình tĩnh, bình tĩnh lại, sức của cậu dùng 
để chèo thuyền đi! ” 


Nghiêm Dũng vặc lại: “Chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi, vẫn không thấy tiến lên được chút 
nào cả. Thứ chúng ta đang phải đối mặt đây là biển, là biển đấu, con thuyền nhỏ này làm sao 
vượt qua được chứ! Không thể nào! Chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? 
Tôi không chịu nổi nữa rồi! Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba an ủi: “Chớ nên nản lòng, có thể chúng ta mới chỉ chèo có mấy tiếng đồng 
hồ thôi, hoặc thậm chí chưa đến một tiếng cũng không chừng.” 


Nhạc Dương cũng hùa vào theo: “Hơn nữa, tôi tin rằng chúng ta nãy giờ vẫn đang tiến lên phía 
trước, chỉ là vách đá sau lưng lớn quá, giống như là đi bên dưới chân núi vậy, thế nên không cảm 
giác rằng mình đang đi xa dần mà thôi. Anh xem, chỉ cần vượt qua được khu vực miệng loa lèn 


Trang 1.550/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


này là chúng ta có thể cưỡi gió đạp sóng mà tiến lên rồi, chỉ cần xông qua là được, chúng ta có 
thể cảm cự được đến lúc ấy mà.” 


Ngọn sóng quật xuống, Nghiêm Dũng thở hổn hển, ngồi phịch xuống thuyền, cảm giác mệt mỏi 
rã rời, làn nước lạnh buốt khiến cơ thể anh run lên cầm cập. 


Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, số lần Trác Mộc Cường Ba hỏi Ba Tang cũng ít đi nhiều, bởi 
vì đó thực sự là một việc quá tốn sức. Toàn bộ sức lực trên người gã đều đã dồn cả lên việc khua 
mái chèo mất rồi. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người bên cạnh, Nhạc Dương và 
Trương Lập, cũng giống như gã, đều đờ đẫn, ngây ngẩn, khua mái chèo một cách máy móc, 
tranh thủ trước khi đợt sóng tiếp theo ào tới mà tiến lên thêm vài mét. Trước mặt biển mênh 
mông này, Trác Mộc Cường Ba mới âu lo cảm thấy rằng, người thực quá ít, thuyền thực quá 
nhỏ, một nghìn năm trước, không hiểu cảnh tượng đội thuyền của cổ nhân ào ạt giương buồm 
tiến lên ở vùng biển ngầm dưới lòng đất này tráng lệ đến nhường nào. 


Cuối cùng, khi Trác Mộc Cường Ba lại cất tiếng hỏi Ba Tang lần nữa, câu trả lời của anh ta đã 
khiến tất cả mọi người trên thuyền đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Không thấy nữa rồi! Tôi 
không thấy vách đá nữa rồi! ” Nghiêm Dũng hân hoan gào lên như phát điên: “Thoát ra được 
rồi! Cuối cùng chúng ta cũng xông ra được rồi! ” 


Nhạc Dương cũng nói: “Anh thấy chưa, tôi đã bảo gì nào, có nói sai đâu? Rốt cuộc cũng xông ra 
được rồi.” Trương Lập cũng phá lên cười khanh khách. 


Nhưng nét mặt Trác Mộc Cường Ba lại hoàn toàn không có vẻ hân hoan. Đến giờ, nơi ánh đèn 
chiếu tới vẫn chỉ là bóng tối, bọn họ đã đi ra khỏi bờ đá, thế nhưng phải đi bao lâu nữa mới đến 
tận cùng của vùng biển bao la tít tắp này đây? Đội trưởng Hồ Dương cũng lo lắng nói: “Chúng ta 
mới chỉ không nhìn thấy vách đá nữa, nhưng rốt cuộc là đã đi được bao xa rồi? Có ai biết 
không? Nếu chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khu vực miệng loa kèn, qua thời hạn mười hai giờ, 
con sóng lớn do lực thủy triều hình thành sẽ có thể hất chúng ta trở lại chỗ cũ đó.” 


“Thời gian! ” Trác Mộc Cường Ba lúc này mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa câu nói “thế giới 
này vốn không có thời gian” của cha gã. Con người đã quen với việc sử dụng đồng hồ và thời 
tiết để phán đoán thời gian, nhưng trong hoàn cảnh không có ngày đêm, cũng không có máu 
móc cơ giới hau đồng hồ, thời gian liền bị nhạt nhòa trở thành một khái niệm mơ hồ. Nó cũng 
trừu tượng như tư duy của người ta vậy, trở thành một thứ nhìn không thấy, sờ không thấy. Rốt 
cuộc, thời gian là gì chứ? Hằng ngày, mỗi người đều sử dụng thời gian, thế nhưng, cơ hồ rất 
hiếm người để ú suy nghĩ xem, rốt cuộc thời gian đại diện cho điều gì; khái niệm này cũng giống 
như là không khí mà hằng ngày con người hít vào thở ra vậu, ngày ngày đều sử dụng, thế nhưng 
chẳng ai buồn chú ý đến nó. Những người nghiên cứu chúng, đều là các vị chuyên gia, các vị 
giáo sư tiến sĩ. Chỉ khi gần tới điểm tận cùng của cuộc sống, mọi người mới bắt đầu tính toán 
thời gian, thế nhưng bất kể là xa xỉ hay keo kiệt, thời gian cũng không vì ta xa xỉ phung phí mà 
tiêu hao nhanh hơn; cũng không vì ta tính toán cẩn thận mà trôi đi chậm hơn. Nó chỉ là một tồn 
tại khách quan. Hoặc có lẽ, nó chỉ là một phương thức biểu đạt mà con người vận dụng trí tuệ 
của mình sáng tạo ra mà thôi. Bản thân thời gian, có tồn tại hay không? 


“Ai biết được đã bao lâu rồi chứ? Ở đây làm gì có thời gian.” Nghiêm Dũng làu bàu nói. 


“Không! Không đúng! ” Nhạc Dương đột nhiên nghi hoặc nói: “Nếu nói không có thời gian, vậu 
những người nghìn năm trước kia thì sao? Cổ nhân một nghìn năm trước chúng ta dùng cái gì để 


Trang 1.551/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tính giờ? Bọn họ có thể ghi lại trên bản đồ thời gian chuẩn xác như vậy kia mà, chẳng lẽ họ có 
đồng hồ điện tử? Hay là dùng đồng hồ cát nhỉ? ” 


Lúc này, pháp sư Tháp Tây từ nãy vẫn chưa hề lên tiếng nói câu nào bỗng mở miệng: “Tính từ 
đợt sóng do lực thủy triều gây ra lần trước, chúng ta đã ở đây được hai canh giờ 3 rồi.” 


Ba Tang và Nghiêm Dũng lập tức kêu lên: “Mới có hai canh giờ thôi sao” 
Còn nhiều khác thì hỏi: “Sao pháp sư biết được? ” 


Pháp sư Tháp Tây điểm đạm đáp: “Mật tu giả, có thể dựa vào nhịp hô hấp và nhịp tim để tính 
toán thời gian.” 


Nhạc Dương vẫn không hiểu: “Nhưng mà, nhịp tim và nhịp hô hấp thì làm sao tính toán chuẩn 
xác được chứ? ” 


Pháp sư Á La mỉm cười nói: “Chuyện này rất khó giải thích, nhịp thở và nhịp tim chỉ là một 
trong nhiều nhóm tiêu chuẩn để phán đoán. Bên trong cơ thể người có một loại sức mạnh có 
thể cảm tri sự thay đổi của tự nhiên, khi trên biển có nước triều, cơ thể người cũng đồng thời 
nảy sinh những biến đổi vô cùng vi diệu, làm cải biến môi trường bên trong cơ thể, chỉ có điều, 
người bình thường không dễ gì cảm nhận được điều này mà thôi. Còn những người đã kinh qua 
huấn luyện đặc biệt như chúng tôi, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự lưu chuyển và 
biến đổi của luông sức mạnh ấy. Lấy nó làm chủ đạo, đồng thời dựa thêm vào các phương pháp 
khác để bổ trợ phán đoán, chúng ta có thể không cần dùng đến bất cứ máu móc nào cũng có 
thể biết được thời gian chuẩn xác. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy được thôi.” 


“Tốt quá rồi, ” Nhạc Dương mừng rỡ nói, “chỉ cần chúng ta biết được thời gian, thì sẽ có thể 
dựa vào tần suất khua mái chèo để ước lượng ra hành trình. Vậu là chúng ta không còn cứ chèo 
thuyền tiến lên phía trước một cách không mục đích nữa rồi, ít nhất thì cũng biết được chúng ta 
còn cách đích đến bao xa nữa... ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Vậy thì, chúng ta còn tám tiếng đồng hồ nữa trước đợt sóng lớn tiếp 
theo, gắng sức chèo đi nào! ” 


Giáo sư Phương Tân ngồi trước máy vi tính, các truyền thuyết cổ xưa của nền văn minh Inca lần 
lượt hiện lên trên màn hình. Ông chăm chú đọc kỹ từng mẩu thông tin một: “Kiếp nạn đáng sợ 
như nước lũ nhấn chìm cả mặt đất mênh mông, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. 
Đất trời đại loạn, loài người sống trong trạng thái hỗn loạn, ở trần như đám dã nhân. Ngoài các 
hang núi, họ không có bất cứ nơi nào nương náu. Ngày ngày bọn họ bò ra khỏi hang động, đi 
khắp núi rừng kiếm tìm thức ăn. Khi ấy, bỗng có một người từ phương Nam ởi tới. Người cao 
lớn vĩ đại, trang trọng uy nghiêm, lại tài giỏi vô cùng, có thể biến núi non thành sông ngòi, làm 
sông ngòi đùn lên thành núi cao...” 


“Tên thủ đô Cusco của đế quốc Inca, có nghĩa là cái rốn của địa cầu. Họ tự xưng mình là một bộ 
lạc nhỏ cư trú bên bờ hồ Kaka. Vì phương Bắc có chiến tranh, nên thần Viracocha đã chỉ dẫn 
cho họ tìm đến cái rốn của địa cầu để lánh nạn...” 


“Họ sùng bái đá trắng, không ngại ngàn dặm xa xôi vận chuyển những tảng đá trắng khổng lồ 
về xâu dựng nên tòa thành thần thánh của họ.” 


Trang 1.552/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Họ có một vị thần tối cao, tên là Chakrapika, địa vị còn quan trọng hơn cả thần mặt trời, người 
Inca cho rằng không thể trực tiếp gọi tên vị thần ấy, khi bái tế thường chắp tay trước ngực, rồi 
quò xuống, khom lưng so vai, giơ hai tay lên quá đầu, bái lạu sát đất, trong cả quá trình ấu, phải 
khắc ghi thần linh vào tâm khảm, hai mắt di chuuển từ trên xuống dưới, không được nhìn ngang 
ngó dọc... ” 


“Một bộ lạc tên là Maka rất sùng bái chó, coi chó là thần linh, nhưng lạ một điều là, họ nuôi chó 
lại không cho chó sủa, toàn là chó câm... ” 


Giáo sư Phương Tân cảm thấy da đầu mình ngứa râm ran, những thông tin này, rốt cuộc, rốt 
cuộc... chúng nói lên điều gì chứ... 


Vùng biển dưới lòng đất. Trải qua mấy tiếng đồng hồ gian nan chèo thuyền, con sóng ập đến 
trước mặt họ cuối cùng cũng nhỏ dần đi, những đợt sóng cao hai ba mét hầu như không thể 
ngăn bước tiến lên của con thuyền hình rắn, có điều, thể lực mọi người trên thuyển cũng gần 
như đã tiêu hao cạn kiệt. Sáu tiếng trước, mỗi người đã ăn một miếng sô cô la, họ cần thực 
phẩm có nhiều năng lượng, nhưng miếng sô cô la nhỏ ấy chỉ có thể cung cấp năng lượng, chứ 
không thể giải quuết được cảm giác đói khát cồn lên trong dạ dày được. 


Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: “Cường Ba thiếu gia, gần được rồi đúng 
không? Có phải nên...” Lời còn chưa nói dứt, đã nghe “ọc” một tiếng, bụng anh đã thay chủ 
nhân của nó nói nốt nửa vế sau rồi. 


Trương Lập cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngước lên nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt 
hết sức tội nghiệp. 


“Không được! ” Trác Mộc Cường Ba kiên quyết nói. “Chúng ta còn hai tiếng đồng hồ nữa trước 
khi nước triều ập đến, cùng lắm chỉ có thể ăn trước đó nửa tiếng thôi, như vậu mới đủ sức đối 
phó với sóng lớn, bằng không, năng lượng sẽ tiêu hao hết trước thời điểm quan trọng nhất, ăn 
cũng chẳng khác gì là không ăn. Phải biết rằng, thực phẩm của chúng ta không còn nhiều nữa 
đâu.” Trên thuyền còn mười hai cái miệng cần phải ăn uống, thực phẩm của họ chỉ đủ cho bốn 
bữa nữa, mà phía trước rốt cuộc còn bao xa, không ai có thể đảm bảo một ngày có thể đi hết 
được. Phân phối số thực phẩm đó thế nào cho hợp lý, cũng là một vấn để hết sức khó khăn mà 
họ đang phải đối mặt. 


Trương Lập nhăn mặt nói: “Nhưng mà, đói quá cũng không có lợi cho sức khỏe đâu. ” 
Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Uống nước vào, cố chịu đi.” 


Nói theo kiểu của Nhạc Dương, vùng biển ngầm dưới lòng đất này chỉ có điểm đó là tết, không 
có gì ăn chứ gì, nhưng mà nước thì nhiều lắm, mặc cho muốn uống bao nhiêu thì uống. Người 
nào đói, thì lấy thùng múc lên một thùng mà tu ừng ực, vì vậy, ngoài tiếng sóng, tiếng mái chèo 
quạt nước, trên thuyền lúc nào cũng nghe thấy tiếng uống nước “ừng ực ừng ực.” 


Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ ăn, mỗi người được chia cho hai gói thực phẩm nén, hai 
miếng sô cô la, loại thực phẩm nén đó được làm bằng bơ và bột mì Thanh Khoa của người 
Tạng, chống đói rất tốt, cả đám người ăn nhồm nhoàm như sói như hổ. Có điều, pháp sư Á La 
và pháp sư Tháp Tây đều bày tỏ họ không cần ăn nữa, mà để lại phần thực phẩm của mình cho 
mọi người bổ sung thể lực. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, Mật tu giả thậm chí có thể tuyệt thực 


Trang 1.553/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy tháng ròng, vài ngàu không ăn đối với họ không ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhưng chèo 
thuyền trên biển là một việc cực kỳ cần sức lực, vậu nên gã vẫn hụ vọng hai vị pháp sư ít nhiều 
cũng nên ăn một chút. Cả hai vị pháp sư đều kiên quyết lắc đầu. Lữ Cánh Nam khuyên Trác 
Mộc Cường Ba không nên kiên trì làm gì nữa. Cuối cùng, gã không biết làm sao, đành phải bỏ 
CuỘc. 


Ăn uống xong, lại chèo thuyền thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến lúc nước triều lên. Sức 
mạnh khủng khiếp giữa các thiên thể khiến toàn bộ khối nước biển đều chịu tác động. Sóng lớn 
dân lên, những con sóng vốn có quy luật giờ bỗng trở nên náo loạn lộn xộn. Bọn Trác Mộc 
Cường Ba thậm chí còn cảm nhận được cỗ năng lượng tiểm tàng ấy đang dần dẫn dồn nén, mỗi 
lúc một lớn lên. Cả vùng biển như một vật thể đang bị một bàn tau vô hình khổng lỗ nhấc bổng, 
nước biển dần dần dồn cả về giữa đại dương. Nhưng nhấc được một nửa, luồng sức mạnh bỗng 
đứt đoạn, khối nước biển đột ngột rơi ập trở lại cái “bồn” chứa đựng nó. Lực rơi đó đẻ ra vô vàn 
ngọn sóng đổ dạt về phía thành “bồn”. Sóng lô xô ào đến trước mặt họ, sau lưng họ, chẳng mấy 
chốc đã dồn lại thành những con sóng lớn, sóng lớn lại nhập vào những con sóng lớn khác, càng 
lúc càng thêm khủng khiếp hơn. 


Nhìn những con sóng xa gần mỗi lúc một dữ dội hơn, trái tim những người trên thuyền dần thắt 
lại. Đúng là đất bằng dậy sóng, mới đầu chỉ là những gợn sóng lăn tăn không đáng để mắt, chỉ 
thoáng chốc đã tụ thành những con sóng cao mấy mét, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành từng đợt 
sóng cao mười mấy mét rồi. Chẳng rõ những đợt sóng ấy từ đâu tới, nhưng tất cả đều như muốn 
đấu con thuyền nhỏ của họ phải lui về. Dưới ánh sáng đèn pha, sóng lớn dựng lên như những 
bức tường trắng lóa, không khác nào thiên quân vạn mã đang ào ạt xông tới. 


Trác Mộc Cường Ba thấp giọng gầm lên: “Chuẩn bị hết cả chưa? Đến rồi đấu! Xông lên nào! ” 
“Xông lên! ” 

“Xông lên! ” 

“AIII” 


Những người trên con thuyền nhỏ đối mặt với hiểm nguy gian khó, gầm lên những tiếng phẫn 
nộ, gồng hết sức mình, mạch máu căng phông, cổ nghển cao, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi 
gồ trên cánh tay, người nọ hét to hơn người kia. Cùng với những tiếng gầm giận dữ, nhịp khua 
chèo cũng nhanh hơn hẳn trước đó, muốn xuyên qua trước khi bức tường nước hình thành nên 
lực đấy đối với con thuyền nhỏ, thì ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết! Bọn họ cần phải 
dùng sức người nhỏ bé đối chọi với biển lớn hung hăng cuồng bạo, bởi họ đã lựa chọn con 
đường tiến lên, vĩnh viễn không thể hối hận quay đầu, cũng không hề nghĩ đến dừng lại, mặc 
cho sóng to gió lớn tới đâu, cũng liều quyết chiến đến cùng. 


“Ùm ùm! ” nước bắn tung tóe, con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường Ba tựa như một 
viên đạn, xuyên qua lớp màn nước đầu tiên. Họ đã bò lên được bề mặt bức tường nước, xuyên 
qua đầu ngọn sóng. Mặc cho khắp người ướt sũng, bọn Trác Mộc Cường Ba lại điều chỉnh 
phương hướng, con thuyền rắn xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng, lại tiếp tục tăng tốc tiến lên. 
Trong tiếng hò hét âm vang, họ lại đón đầu xông thẳng vào bức tường nước thứ hai. 


Không biết đã bao nhiêu lần va chạm như thế, sức nước đã khiến những cánh tay chèo đều tê 
đại, trong miệng, trong mũi, trong tai, trong mắt họ toàn những nước là nước. Phương hướng 


Trang 1.554/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lúc nàu đã trở nên mơ hồ mù mịt, nhưng họ vẫn không hề dừng lại, chỉ cần phía trước còn một 
con sóng, họ sẽ tiếp tục xông lên, tiếp tục xông thẳng về phía trước. 


Người khiêu chiến biển 


Cuối cùng, vùng ánh đèn pha rọi tới phía trước không còn thấy con sóng màu trắng nào nữa. 
Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mãnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như con ngựa hoang 
đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng. 


“Ha ha! Chúng ta vượt qua được rồi! Ha ha ha! ” Nhạc Dương mừng rỡ như phát điên, ném mái 
chèo đi ôm lấy Trác Mộc Cường Ba nhảy tưng tưng, “Cường Ba thiếu gial Chúng ta xông qua 
được rồi! Ha hai Ha hai! ” Nhìn bộ dạng kích động của anh, chỉ còn thiếu điều ôm Cường Ba 
thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi. Trương Lập và Nghiêm Dũng ôm chảm lấy nhau, Đường 
Mẫn và Lữ Cánh Nam ôm chảm lấy nhau, pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đều đưa tay bắt 
ấn, miệng lầm rầm niệm kinh văn, cảm giác kích động trong lòng mọi người lúc này thật khó mà 
diễn tả được thành lời. Có điều, cũng có những người không hề kích động, như Triệu Trang 
Sinh chẳng hạn, nghe thấu tiếng hô đầu tiên của Nhạc Dương, anh liền đổ qục cả người xuống. 
Cuộc quần thảo với sóng gió thủy triều đã khiến chàng trai trẻ này tiêu hao toàn bộ sức lực, tất 
cả đều chỉ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể đứng vững đến tận lúc này. Sean cũng tỏ ra 
mệt mỏi cực độ, anh ta quỳ một chân trên thuyền, bám tay vào mạn thuyền không ngừng thở 
hổn hển. Ba Tang lạnh lùng xoay ngọn đèn pha trở lại, chỉ thấu con sóng trắng toát phía sau đã 
nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước nó, hai ngọn sóng nhập vào nhau, bức tường nước lại cao 
thêm mấy mét nữa. Kế đó, chúng lại nhập vào với con sóng phía trước nữa, đèn pha không thể 
chiếu xuyên qua được nữa, nên bức tường nước ấy cũng biến thành một màu đen kịt, cuối cùng 
tan biến vào không gian xung quanh. 


Pháp sư Á La điềm đạm nói: “Chúng ta may mắn thôi. ” 


Ba Tang giật mình chấn động, thảm hiểu rõ pháp sư Á La đã nói sự thật. Nếu khi lực thủy triều 
bắt đầu hình thành nên con sóng, vị trí của họ lùi lại phía sau dù chỉ vài kilomet thôi, thì thứ ập 
đến chỗ họ sẽ không phải từng con sóng nhỏ màu trắng kia nữa, mà là những bức tường nước 
đen kịt cao ngất ngưởng, độ dày và lực tấn công đều vượt quá khả năng của con thuyền nhỏ 
này. Hơn nữa, Ba Tang cũng biết, những bức tường nước đen kịt ấy vẫn chưa phải là kết thúc, 
chúng sẽ tiếp tục nhập vào với nhau, lớp sau đè lớp trước, cuối cùng sẽ hình thành nên tòa 
thành di động cao cả trăm mét mà họ trông thấu lúc vừa mới ra khỏi hang động. 


Nghiêm Dũng cởi dây an toàn ra, chạy đến bên cạnh đội trưởng Hồ Dương nói: “Đội trưởng! 
chúng ta xông qua được rồi! Xông qua được rồi! ” 


Đội trưởng Hồ Dương lãnh đạm nói: “Vui mừng cái gì? Có gì đáng để vui mừng đâu! Mau trở vẻ, 
buộc chặt dâu an toàn lại! Đợi lát nữa mới là thứ đáng sợ kia...” 


Nghiêm Dũng thần người ra, không hiểu hỏi: “Gì cơ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Đây là nước triều ở dưới lòng đất, không giống thủy triều chúng ta 
vẫn thấu ở bờ biển thông thường. Sóng thủy triều trên mặt đất đánh đến bờ biển, sức mạnh sẽ bị 
cát đá dần dân tiêu hao đi hết, nhưng còn nước triều ở vùng biển ngầm này thì khác, chỉ có một 
phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết các con sóng đều quật vào vách đá, giống 
như vậy nàu... ” 


Trang 1.555/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước lên, múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc nước, rồi chỉ vào 
thành cốc nói với Nghiêm Dũng: “Bên trong này là biển, đây là vách đá.” 


“Boongl! ” đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc nước một cái, nước trong cốc lập tức 
hình thành nên những vòng gợn sóng lăn tăn đều đặn, lan từ trong ra ngoài đập vào thành cốc. 
Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng ấy nói: “Đây là những gì chúng ta vừa mới vượt 
qua.” Chỉ thấy những gợn sóng ấy đập phải thành cốc, lại bật ngược trở về giữa cốc nước, mới 
đầu còn có quy luật, nhưng chỉ thoáng sau đó vì những gợn sóng ấy trùng điệp lên nhau, giao 
hòa với nhau, nên nước trong thùng bắt đầu dập dẻnh không theo quy luật, cuối cùng thì rung 
động trở nên rối loạn, có chỗ còn bắn bọt nước tung tóe, phải mất một hồi lâu sau mới lặng. 
Nhìn cảnh tượng ấy, Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra gì đó, liền chăm chú lắng nghe, tiếng 
ầm ầm nghe váng trời dậu đất đã đi xa dân, bồn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ. Nhưng đâu 
dường như chỉ là một thoáng bình lặng trước khi cơn bão khủng khiếp ập về. Nghiêm Dũng sắc 
mặt bỗng xanh nhớt, thì thầm mấy câu gì đó với bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập, tiếng 
cười vui vẻ phía trước lập tức ngưng bặt. Nụ cười sung sướng phấn khởi cứng đờ ra trên gương 
mặt Nhạc Dương, rồi dẫn dẫn trở nên gượng gạo. 


Đêm trước cơn bão lớn bao giờ cũng bình lặng lạ thường, những người trên thuyền buộc phải 
căng hết từng sợi dây thần kinh, nhìn chằm chằm xuống mặt biển hoàn toàn không có gì khác 
lạ, nhìn chằm chằm vào bóng đêm trải ra vô cùng tận. Một thoáng sau đó, tiếng rít chói tai vẳng 
đến tai bọn Trác Mộc Cường Ba, ai nấy đều biết, đó là âm thanh do con sóng quá lớn phát ra, 
những gợn sóng lăn tăn trong cốc nước ở ngoài biển lớn mênh mông này, đã biến thành con 
sóng cao ngất trời! 


Ma quỷ lè lưỡi ra, liếm sạch tất cả mọi thứ trong vùng biển này, nó còn có một cái miệng khổng 
lỏ khủng khiếp, không gì có thể thoát nổi. Những con sóng cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt đã 
đến xung quanh con thuyền nhỏ, những bức tường nước đen kịt, bên trái, bên phải, đằng sau, 
tạo thành một đường cong bủa vây lấy cả con thuyền. “Âm! ” một tiếng, những người trên 
thuyền còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì cả con thuyền đã bị quật nhào. Nước biển đen kịt 
như mực, mỗi người đều có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu không đáy thăm thẳm dưới 
chốn địa ngục A Tù. Kế đó, hình như là túi khí trên áo cứu sinh đã phông lên, lực nổi rất lớn của 
con thuyền biến thành một dị vật trong cái dạ dày biển sâu này, bọn họ đã bị con yêu quái đen 
kịt ấu oe ra ngoài, thậm chí còn bị hất văng lên cao khỏi mặt nước, để rồi thoáng chốc sau lại 
đập mạnh xuống. Đèn pha sáng lóe lên trong khoảnh khắc, khiến người trên thuyền kinh hãi 
đến đầm đìa mô hôi lạnh. Nếu trong tình cảnh nàu mà còn không có ánh sáng, thì đúng là chết 
thế nào cũng không biết thật rồi. 


Những con sóng lớn cứ nối nhau va đập, sau lưng dư chấn vẫn chưa dứt, chỉ trong mấy phút 
đồng hồ ngắn ngủi, khắp nơi đều là những con sóng chồng lên nhau, cả mặt biển dao động 
không theo bất cứ quy luật nào, như nồi nước đang đun sôi ùng ục, đâu đâu cũng thấu những đợt 
sóng cao thấp nhấp nhô. 


Còn đối với con thuyền hình rắn của bọn Trác Mộc Cường Ba, những đợt sóng chẳng khác nào 
vô số ngọn núi nước và có thể dịch chuyển được. Con thuyền nhỏ đung đưa dập dẻnh giữa 
những ngọn núi lừng lững như thế, hoàn toàn bất lực không chống chọi nổi. Một ngọn núi ập 
đến trước mặt, con thuyền của họ liền thuận theo triển dốc xông lên được một nửa đoạn, rồi 
trượt ngược trở xuống. Đúng lúc ấu, phía sau lại có một ngọn núi khác ào đến, hai ngọn núi va 


Trang 1.556/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào nhau, nhưng không hề phát ra tiếng nổ vang trời dậy đất, chúng chỉ khéo léo hòa trộn vào 
làm một, hình thành một ngọn núi khổng lỏ thể tích lớn gấp đôi hai ngọn núi trước, còn con 
thuyền nhỏ thì bị hất văng lên đến đỉnh. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều dốc hết sức khống chế 
con thuyền nhỏ, để nó thuận theo triển núi khổng lỗ mà trượt xuống. Bọn họ đã thành công, 
trượt xuống theo một góc nghiêng gần năm mươi độ, cả bọn bị đổ nhào hết về phía trước vì 
phương vị đột nhiên biến đổi. 


Ngọn núi khổng lồ chỉ tổn tại trong một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng chia tách ra làm hai 
ngọn núi nhỏ hơn, một ngọn dịch chuyển ra phía sau, một ngọn lại tiếp tục đấy con thuyền nhỏ 
tiến lên phía trước, cú trượt trên góc nghiêng năm mươi độ kia tưởng chừng như cứ kéo dài mãi 
mãi. Không, độ dốc vẫn đang không ngừng tăng cao, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành sáu 
mươi độ, bảy mươi độ, tám mươi độ, cuối cùng thì thành một góc chín mươi độ, cơ hồ như 
vuông góc với mặt biển, khiến bọn Trác Mộc Cường Ba ở trên thuyền không biết đạp chân vào 
đâu, tất cả chỉ còn trông cậy vào dây an toàn buộc chặt với thân thuyền. Tốc độ của con thuyền 
chậm hơn hẳn so với tốc độ dịch chuyển của những ngọn núi khổng lồ xung quanh nó. Phía 
trước lại ập đến một ngọn núi khác, lần này, con thuyền không may mắn bị hất văng lên đỉnh 
nữa, mà bị kẹp vào giữa lưng chừng núi. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, hai ngọn núi nhập vào nhau, 
con thuyền nhỏ hình rắn của họ bị xoắn lại. Nhờ lực nổi và trọng lực của bộ khung, thoắt cái đã 
thấu con thuyền nổi lên từ lòng quả nứi nước, kế đó lật ngược trở lại, một ngọn núi khác đã lặng 
lẽ áp tới, hoàn toàn không để ý gì đến đám người trên thuyền đang sống dở chết dở. 


Con thuyền hình rắn của họ luồn lách qua vô số ngọn núi nước, tựa như món đồ chơi trong ta 
người khổng lồ, bị ném qua ném lại, rồi thường hay bị những con sóng lớn quật xuống lòng biển 
sâu, đảo lộn mấy vòng, trong khoảnh khắc sau đó lại nổi lên mặt nước, rồi bị đội lên đỉnh một 
ngọn sóng khác, cuốn đi một quãng xa. Lúc này, sức người không chọi nổi uy lực của tự nhiên vĩ 
đại nữa, con thuyền của họ như một chiếc lá rụng dập dênh trôi nổi giữa muôn ngàn con sóng 
dữ, cứ xoay mòng mòng không phương hướng. Những người trên thuyển cũng chuyển động 
theo, lúc thì ở trên cao mười mấu mét bỗng rơi tự do thẳng tuột xuống, lúc lại nín thở dưới làn 
nước sâu mấy mét. Chẳng bao lâu sau, ngọn đèn pha tuyệt vọng chớp chớp lóe sáng hai lần, rồi 
tắt ngúm, con thuyền nhỏ chìm vào bóng đêm tuyệt đối. Người trên thuyền không còn biết 
những con sóng kia đưa mình theo hướng nào, thậm chí mình đang trên mặt nước hay bị dìm 
dưới lòng nước sâu họ cũng chẳng hay, bởi đâu đâu cũng lạnh giá như băng, đâu đâu cũng đều 
đang xoay tròn. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là bám chặt vào dây an toàn buộc trên 
người mình, chỉ cần sợi dâu ấy không đứt, thì bọn họ vẫn còn buộc chặt với con thuyền. 


Chẳng rõ cả quá trình ấu kéo dài trong bao nhiêu lâu, đợi khi mặt biển dân trở lại phẳng lặng, 
những người trên thuyền đã bị quần cho tơi tả nhếch nhác, ướt sũng, miệng uống no nước, hơi 
thở nặng nề. Song Mạnh Hạo Nhiên và Vương Hựu bị thương bất tỉnh thì không tổn thương gì 
mấy, bọn họ đã được mặc cho đồ lặn, đeo mặt nạ lặn, buộc chặt vào sàn thuyên, bất kể là trên 
hay dưới mặt nước, cũng đều không ảnh hưởng gì đến hô hấp, không bị tổn thương gì cho thân 
thể. 


Trác Mộc Cường Ba bật đèn, trong bóng tối ánh lên một quầng sáng trắng dìu dịu. 


Nhạc Dương ngồi đờ ra trong vũng nước (lòng thuyền ít nhất đã ngập nước một nửa), nước chảu 
tong tỏng trên tóc như chuỗi hạt, lầm bẩm: “Cường Ba thiếu gia... chúng ta, có phải nên nghỉ 
ngơi một lát không, ặc...” nói tới đó liền nấc nghẹn lên, trong miệng oọe ra một bãi nước lớn, vì 
mỗi lần con thuyền bị kéo xuống, Nhạc Dương đều nuốt vào không ít. 


Trang 1.557/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi dưới sàn thuyền, cảm giác ngâm mình trong làn nước lạnh buốt 
ấu thực không dễ chịu chút nào. Gã mệt mỏi nói: “Được rồi, múc hết nước trong thuyền ra rồi 
tính.” Nói đoạn, liền xung phong đi đầu, cảm một chiếc hộp thiếc lên múc nước trong thuyền đổ 
ra ngoài. 


Trương Lập đổ vật ra, dựa người vào mạn thuyền, mũi miệng chảy nước ròng ròng, bụng nhồi 
đầu nước, cảm giác như nôn ọe thế nào cũng không thể ra hết được, chỉ hơi nhúc nhích một 
chút đã thấy trong bụng kêu óc ách. Nhạc Dương ở đằng sau cười cười bảo: “Sao hả, no đầu 
một bụng rồi đúng không? ” Trương Lập mệt đến độ không còn sức đâu mà nói đùa nữa, ọe ra 
một đống nước, phều phào hỏi Nhạc Dương: “Cậu có thể, có thể cho tôi một số liệu đại khái 
không, rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta đã đi được bao xa rồi? Còn phải đi bao nhiêu lâu nữa? ” 


Nhạc Dương không cười nổi nữa, tuy không tính toán kỹ càng, nhưng dựa trên khoảng cách mà 
Ba Tang nhìn thấu vách đá lúc ban đầu để tính, thì tốc độ của họ thực sự không thể nói là 
nhanh, hơn nữa trong mười hai tiếng đồng hồ sau đó, bọn họ còn phải trải qua vô số lần bị sóng 
nước quật đi quật lại. Chỉ nghe Nhạc Dương gượng gạo đáp: “Trong tình cảnh này, ai mà tính 
được chứ. Anh Dũng, anh có để ú xem chúng ta đã đi được bao xa rồi không? ” 


Nghiêm Dũng khó nhọc ngắng đầu lên, trong đôi mắt như của loài dã thú ấy không ngờ lại 
thoáng ẩn hiện một tia đau đớn, anh thêu thào hỏi: “Cậu nói gì cơ? ” 


Mấy chữ ấy, tựa hồ như rít qua kẽ răng. 


Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: “Sắc... sắc mặt anh sao tái vậu, anh Dũng, anh không sao chứ? 


kh) 


Nghiêm Dũng gượng cười khó nhọc, lắc đầu nói: “Không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, 
hơi buồn nôn chút thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Nghiêm Dũng, chau mày nói: “Không sao thật chứ? ” đoạn 
lại quay sang bảo Trương Lập: “Trương Lập, đứng lên đi, sửa ngọn đèn cho sáng lên.” 


Trương Lập rờ tay lên trán Nghiêm Dũng, nhưng bị anh ta gạt ra một cách thô bạo, nói: “Đã 
bảo là tôi không sao, cần làm gì thì làm đi, tôi nghỉ một lát là khỏe ngay.” Trương Lập lầm bầm 
trong miệng, đi tới cuối thuyền lắp lại ngọn đèn pha mới. 


Đường Mẫn ở phía sau nói: “Anh Cường Ba, anh qua đây xem này.” 


Trác Mộc Cường Ba đến giữa thuyền, chỉ thấy mũ lặn trên đầu Trương Kiện đã được gỡ xuống, 
đội trưởng, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và pháp sư Tháp Tây đều vây xung quanh. Đường Mẫn 
rút cặp nhiệt độ trong miệng Trương Kiện ra, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Hình như anh ấu 
bệnh khá nặng.” 


Nói rồi, cô đưa chiếc cặp nhiệt độ trong tay cho Trác Mộc Cường Ba: “Bốn mươi mốt độ. 


Pháp sư Tháp Tây cũng bắt mạch cho Trương Kiện, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, như thể 
tình hình rất không ổn. Trương Eiện ú a ú ớ nói: “Giờ con muốn nằm xuống ngủ, cầu xin Chúa 
bảo vệ linh hồn con; nếu con phải chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con.” 


“Sao lại như vậy? ” Trác Mộc Cường Ba nói. “Không phải đã tiêm phòng uốn ván và vắc xin 


Trang 1.558/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phòng virus cảm cúm hay sao? Tình hình sức khỏe của anh ta thế nào rồi? ” 


Đường Mẫn nói: “Không phải bị uốn ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gâu 
bệnh, nếu là bệnh khuẩn có khả năng kháng thuốc, thì hiệu quả của thuốc kháng sinh có tác 
dụng rộng chúng ta đã dùng không lớn lắm; còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, vì 
con thuyền bị rung lắc quá dữ dội, hơn nữa nước biển quá lạnh, trung khu thần kinh điều khiển 
nhiệt độ của anh ấu đã mất khả năng kiểm soát, thân thể bắt đầu có chiều hướng suy kiệt. Nếu 
tình hình không có gì cải thiện, thì... thì rất khó mà hồi phục được.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn về vào bóng tối xa xăm, muốn tình hình tệ hại lúc này có thể cải thiện 
trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Gã đưa mắt sang phía Tháp Tây pháp sư, chỉ thấy ông 
thở dài nói: “Ứm, chính hư tà thực, tà khí xâm nhập, đang tranh đấu với chính khí trong nội thể 
của anh ta, khiến thân thể lạnh buốt. Nếu bệnh tình tiếp tục phát triển, tà khí bên ngoài tụ lại, 
tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến tà khí trong cơ thể sinh sôi, 
vậy thì sẽ hỏng bét đó.” 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Vậy phải xử lý sao đâu, đại sư? ” 


Tháp Tây pháp sư nói: “Ừm, không được! Nếu có nhung hươu, máu bồ câu, xuân tượng, ruột 
linh miêu, chuột non, phối với nhân sâm hình tay người, cỏ tranh..., thì có thể trừ tà phò chính, 
giữ ấm cơ thể, đáng tiếc trên người ta lại không có các thứ dược vật nàu. Đừng tưởng giờ anh ta 
đang sốt cao, nhưng tay chân đều lạnh toát, anh ta cần được ấm áp hơn nhiều.” 


Trác Mộc Cường Ba chán nản đứng lên, đi đâu tìm được nơi nào ấm áp hơn bây giờ. Lúc này, 
Đường Mẫn chợt lên tiếng: “Em có thể tiêm thuốc tổng hợp năng lượng cao cho anh ấu, nhưng 
phải xem anh ấy có thể cảm cự qua khỏi hay không.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Được. Hai người còn lại vẫn ổn chứ? ” 


Đường Mẫn nói: “Đều ổn cả, các chỉ tiêu sinh lý đều bình ổn.” Trác Mộc Cường Ba nhìn một 
lượt những người khác, rồi trở về chỗ mũi thuyền. Trương Lập, Nhạc Dương múc nước ra ngoài, 
trong thuyền gần như không còn đọng nước nữa, Nghiêm Dũng đang ngồi yên bất động. Nhạc 
Dương nói: “Anh Dũng vừa nôn xong, cả sô cô la cũng ọe hết ra ngoài rồi.” 


Bên mạn thuyền còn mấy vệt màu cà phê. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Anh Dũng, thật sự 
không sao chứ? Có cần ăn thêm chút gì không? ” 


Nghiêm Dũng lắc đầu nói: “Không cần, tạm thời không sao, có điều dạ dày xóc dữ quá, buồn 
nôn. ” 


Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, đâu không phải là dấu hiệu tốt, một khi bắt đầu thấy choáng váng, 
buồn nôn, chứng tỏ rằng sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn, giống như cơ bắp bị căng 
quá cuối cùng sẽ dẫn đến chuột rút vậu, trong thời gian ngắn không thể hồi phục được. Nếu con 
thuyền tiếp tục tròng trành điên đảo, những triệu chứng này sẽ càng nặng thêm. Mạnh Hạo 
Nhiên, Vương Hựu và cả Triệu Trang Sinh đều như vậy, lẽ nào ngay cả chuyên gia thám hiểm 
kinh nghiệm phong phú như Nghiêm Dũng cũng không thể kiên trì cảm cự được tiếp hay sao? 


Phía trước rốt cuộc còn bao xa nữa? Lối ra ở đâu? Liệu có thực là ở chỗ sâu thẳm nhất trong 
bóng tối mịt mùng kia không? 


Trang 1.559/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Con thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về phía bóng tối vô tận, có điều sau một phen bị sóng 
nước giàu vò, con thuyền nhỏ giữa đại dương của họ đã mất phương hướng. Trác Mộc Cường 
Ba vươn hai tay ra, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhè nhẹ, nhưng gió thổi từ phía trước, 
đằng sau, bên trái hay bên phải thì gã không sao biết được. Cũng may có pháp sư Tháp Tây và 
pháp sư Á La giúp chỉ đường dẫn hướng cho con thuyền lạc lối. Cả bọn liền theo hướng của hai 
vị pháp sư đã chỉ, tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thắm mịt mùng. 


Kiên trì, rồi lại kiên trì, trên mặt biển, những con sóng cao mấy mét có thể xuất hiện ở bất cứ 
nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kỳ thực, nếu xét trên cả một vùng biển lớn, như vậy đã là phẳng lặng 
lắm rồi, chỉ là những người ở trên mặt biển kia quá nhỏ bé mà thôi. Đi thuyền trong hoàn cảnh 
tăm tối mịt mùng như vậy quả là một sự giày vò, trên mặt biển không thể nào có vịnh hay vũng 
gì, thuyền của họ cũng không thể nào dừng lại, điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào 
ngủ được. Lúc này, dẫu rằng người nào người nấy đều đã mệt mỏi cùng cực, bọn họ vẫn chỉ có 
thể tiếp tục gắng gượng kiên trì, nhưng kiên trì đến lúc nào thì không ai biết được. 


Lại thêm tám tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Nhạc Dương cần thận khắc thời gian vào khung 
thuyền. Từ sau khi bọn họ mất hết các công cụ tính giờ hiện đại, Nhạc Dương liền bắt đầu khắc 
thời gian mà pháp sư Tháp Tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền, để mọi người 
biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển mênh mang. 


Trương Lập nâng xô nước lên, tu “ừng ực” mấy ngụm lớn. Để chống lại cảm giác đói khát, hầu 
hết mọi người trên thuyển đều uống đầy một bụng nước. Sóng biển đang dần lặng đi, nhưng 
Trác Mộc Cường Ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay 
chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm nàu, lại đã mất đi công cụ hỗ trợ, bọn gã thực chẳng 
khác nào những người mù dở. 


Trạng thái tỉnh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết, cả 
Nghiêm Dũng cũng không hò hét ầm ï. Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấu mình 
biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, 
cảm giác cô độc và tịch mịch dần dân trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh mỗi người, những 
ai không có ú chí kiên định, ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc 
tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được, Trác Mộc Cường Ba thảm nhủ, đoạn 
lớn tiếng nói: “Sao vậy? Mọi người sao không nói gì nữa đi? ” 


Chú Thích 


—TT..nnnaaaanm 


1.Đêm vùng cực là thời gian hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày kéo dài hàng tháng mùa đông bên trong các 
vòng cực của trái đất. 


2.Một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ. 


3.Biển Tethus hay đại dương Tethws là một đại dương trong đại Trung Sinh nằm giữa hai lục địa Gondwana và 
Laurasia trước khi xuất hiện Ân Độ Dương. 


Trang 1.560/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Gáp lại Wươi Ba &y Sĩ Bán Trön 


Merkin cười cười đáp: “Xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa 
có ai từng đi...” Y thở dài một tiếng, nói: “Theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai 
con đường dẫn đến Shangri-la, một con đường đi qua núi thần thánh khiết, còn một con đường 
nữa, thì đi qua dòng U Minh hà tăm tối. Trong sách cổ có ghi chép, Bạc Ba La thần miếu nằm ở 
phía bên kia dòng U Minh hà ấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong 
bất cứ tấm bản đồ nào cả.” 


Cái chết của Nghiêm Dũng 


Trương Lập phều phào nói: “Cường Ba thiếu gia, tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được, bụng 
đói meo đói mốc, toàn thân đau nhức rã rời, lại vẫn phải chèo thuyền liên tục, lấy đâu ra hơi mà 
nói chuyện gì nữa chứ. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng iu xìu như vậy chứ, không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở 
hay sao. ” 


Trương Lập liền nói bằng giọng của mấy diễn viên Kinh kịch: “Giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói, rét ơi 
là rét, một chữ thảm làm sao bộc lộ hết được đây, thảm! thảm! thảm...” 


Nhạc Dương nói: “Được rồi, anh nhìn anh Dũng kia kìa, ai lại như anh, một chút khó khăn vậu 
mà đã kêu khổ kêu mệt rồi, sau này làm sao đi với Cường Ba thiếu gia được chứ. Lần sau đi đâu 
thì chớ có bảo với người ta là đi với Cường Ba thiếu gia đấu nhé.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nhạc Dương, nghe giọng cậu thì hình như tinh khí cũng vẫn còn sung 
mãn lắm, hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần xem nào.” 


“Hả? Hát một bài? ” Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, mặt nhăn như trái khổ qua: “Tha cho tôi đi, 
Cường Ba thiếu gia, chúng ta đã không ngủ hơn ba chục tiếng đồng hồ rồi, giờ tôi cảm mái 
chèo còn thấy tau chân mềm nhũn, hát hò gì nữa, chẳng còn hơi sức đâu.” 


Trương Lập tức thì bật cười hích hích. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cố gắng thêm chút nữa, hát một bài rồi chúng ta ăn chút gì đó, cũng 
sắp đến đợt nước triều sau rồi.” 


“Cường Ba thiếu gia, không phải tôi khiêm tốn đâu, nhưng với trạng thái hiện nay của tôi, có 
hát cũng không thể nào cổ vũ tinh thần cho ai được đâu, mà chỉ khiến mọi người thêm khổ sở 
thôi.” Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên lớn tiếng gọi: “Còm ơi! ” 


Triệu Trang Sinh ở đuôi thuyền ứng tiếng đáp: “Gì? ” 


Nhạc Dương nói: “Cường Ba thiếu gia bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần! 


» 


“Hát? Hát gì chứ? ” 


Trang 1.561/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Tùu cậu đấu, hát bài gì kích động vào, bài gì khiến tinh thần người ta bừng bừng lên ấy.” 


“Ờ.” Triệu Trang Sinh thoáng suy nghĩ, đoạn lớn tiếng hát lên, “Đường phía trước ở đâu, ai 
cùng ta xông pha...” 


Vừa mới hát được đoạn mở đầu, Nhạc Dương đã lớn tiếng ngăn lại: “Không được, không được, 
bài hát của hội Beuond đau khổ lắm, đổi bài khác đi, đổi bài khác đi.” 


Triệu Trang Sinh lại đổi một bài khác: “Anh nói chút đau đớn này, có đáng gì, lau khô lệ, chớ sợ 
hãi, ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ, anh nói...” 


Nhạc Dương lại phá đám: “Cũ quá rồi, bài này nghe càng chán hơn.” 


Trương Lập cũng hùa và theo: “Ù đấu, giờ tau chân mọi người đều mềm nhũn ra rồi, hát mấu 
bài phấn chấn ấy làm gì, hát bài gì du dương mềm mại để mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể 
lực, mà phải có ý cảnh nữa, tốt nhất là có thể khiến mọi người cảm thấu hoàn cảnh của chúng ta 
lúc này rất dễ chịu vậu.” 


Nhạc Dương không đồng ý: “Hoàn cảnh lúc nàu còn dễ chịu được à? ” 


Trương Lập nói: “Tất nhiên là phải phát huy trí tưởng tượng của cậu rồi, cậu có thể nhắm mắt 
lại mà tưởng tượng, vùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào, cảnh vật 
xung quanh đẹp mê hồn người ra sao, trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, gió nhẹ phất 
qua... ˆ 


Triệu Trang Sinh được gợi ú, liền nói: “Có rồi, có rồi, tìm được một bài rất hợp đây.” Liền sau 
đó, anh ta cất giọng run run hát lên rằng: “Thuyền nhỏ xinh xinh, đung đưa trên làn nước, đón 
cơn gió mát lành..., đôi chúng ta cảm đôi mái chèo, thuyền nhỏ xinh xinh...” 


Nhạc Dương nghe mà rùng hết cả mình, vội vàng nói: “Không được, đổi bài khác đi, tôi sắp ọe 
ra rồi đâu.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng để Trang Sinh hát, đã mấy ngày nay cậu ấu không ăn được gì 
rồi.” 

Trương Lập vỗ tay cười lớn lên nói: “Hay lắm hay lắm, chính là ý cảnh này đây. Anh Dũng, anh 


nói xem có phải không... anh Dũng! ” 


Trương Lập đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cầm mái chèo của Nghiêm Dũng, chỉ thấy bàn tay ấu 
lạnh như một khối băng, nhìn lại Nghiêm Dũng, trên trán anh vẫn đang rướm mồ hôi, cả người 
cong lại như con tép khô, đầu gối chống lên ngực, thân thể cuộn tròn, hai hàm răng nghiến vào 
nhau kêu ken két, rõ ràng là đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Trương Lập cả kinh, 
vội đặt mái chèo xuống đứng bật lên. Trác Mộc Cường Ba cũng để ý đến biểu hiện dị thường 
của Nghiêm Dũng, vội nói: “Sao vậu? Nghiêm Dũng? ” 


Nhạc Dương cũng đã kêu lên: “Mẫn Mẫn! Pháp sư Tháp Tây, hai người mau qua đây! ” 


Nghiêm Dũng khó nhọc ngắng đầu lên, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn kiên trì nói: 
“Tôi không sao, cứ mặc tôi, mau chèo thuyền đi! ” 


Lần này thì không ai tin anh ta nữa. Lúc nói câu ấy, toàn thân Nghiêm Dũng run lên bản bật, 


Trang 1.562/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tâm trạng kích động, vừa há miệng, anh đã vội ngoảnh đi, áp mặt vào mạn thuyền mà nôn ọe. 
Lần này thì Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rất rõ, thứ màu cà phê bị nôn ra ấu chẳng phải sô cô 
la gì cả, mà rõ ràng chính là máu! Sau lần nôn ọe ấy, cuối cùng Nghiêm Dũng cũng không kiên 
trì chịu đựng được thêm nữa, thân thể lại càng co vào hơn. 


Đường Mẫn và pháp sư Á La chạy đến, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam cũng xông tới, 
Ba Tang hướng ngọn đèn chiếu về phía đó, chỉ thấy Nghiêm Dũng đang cố gắng khắc chế, 
nhưng toàn thân vẫn không tự chủ được mà run lên bần bật, bãi nôn màu cà phê phát ra mùi xú 
uế như của vật bài tiết. Lữ Cánh Nam vừa nhìn thấy tư thế và bãi nôn của Nghiêm Dũng, đã lập 
tức kinh hãi thốt lên: “Xoắn ruột! Bao lâu rồi? ” 


Xoắn ruột, Trác Mộc Cường Ba thầm giật thót mình. Đó là một trong vài chứng bệnh có thể dẫn 
đến chết người do vận động mạnh sau bữa ăn, cảm giác đau đớn có thể khiến người ta cảm thấu 
như thể ruột trong ổ bụng mình bị vặn cho đứt lìa thành từng đoạn nhỏ. Người bình thường căn 
bản không thể nào chịu đựng nổi, sao người đàn ông này lại không hề rên lên dù chỉ một tiếng 
như vậy chứ? 


Đường Mẫn kiểm tra triệu chứng, rồi buồn bã nói: “Có lẽ là chứng Chercherski. Anh Dũng, sao, 
sao anh không nói ra chứ? ” Cô đã sờ thấy rõ mồn một, ổ bụng Nghiêm Dũng trương lên như 
cái trống, hơn nữa còn nghe thấy cả tiếng nước óc ách bên trong nữa, nhắm mắt lại, dường như 
có thể nhìn thấy bộ ruột bị ngâm trong dịch tiêu hóa và máu làm cho hoại tử, đứt la ra thành 
từng khúc theo đúng nghĩa đen. Một khi đã phát hiện xoắn ruột, ngoài phẫu thuật ra thì không 
còn phương pháp trị liệu nào khác, càng huống hồ là trong hoàn cảnh rung lắc dữ dội này, cần 
phải mổ bụng ra kiểm tra kỹ hơn, rồi phẫu thuật trị liệu, bằng không tỉ lệ tử vong sẽ rất cao. 
Tình hình Nghiêm Dũng có thể nói là đã như cây cung kéo căng hết cỡ, nội tạng của anh chỉ sợ 
đã có hơn nửa bị dịch tiêu hóa và các loại vi khuẩn ăn mòn gần hết. Nghiêm Dũng lúc này chỉ 
còn nhờ vào nghị lực để giữ cho thần trí được tỉnh táo, một khi sức mạnh tinh thần ấy biến mất, 
thì dẫu là Đại La Kim Tiên xuất hiện cũng khó mà giúp hồi sinh được. 


Pháp sư Á La cũng khe khẽ lắc đầu, nét mặt hết sức thương tiếc. 


Nghiêm Dũng cười gượng nói: “Tôi ngỡ rằng, kiên trì thêm một chút nữa, sẽ có thể... sẽ có thể 
nhìn thấy Shangri-la, không ngờ... không ngờ... thân thể này rốt cuộc cũng không thể cảm cự 
được nữa rồi.” 


Đội trưởng Hồ Dương ôm lấy hai vai Nghiêm Dũng, nói: “Bạn già của tôi, đã đi xa được chừng 
này rồi, cậu cố gắng thêm một chút nữa đi| ” 


Nghiêm Dũng vỗ vỗ lên lưng đội trưởng Hồ Dương như thể muốn an ủi anh, đoạn nói với Trác 
Mộc Cường Ba đang đứng sau lưng Hồ Dương: “Cường Ba thiếu gia, chúng ta, chúng ta... thực 
sự có thể đến được Shangri-la ư? ” 


Trác Mộc Cường Ba kiên định đáp: “Có thể, nhất định có thể! ” 


Nghiêm Dũng nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Anh cho tay vào trong áo, lần mò một lúc, rồi lấu ra 
một tấm ảnh, là ảnh của chính anh, không biết là chụp dưới chân ngọn núi nào. Nghiêm Dũng 
đưa tấm ảnh cho đội trưởng Hồ Dương, đoạn nói: “Đội trưởng, có lẽ tôi không cầm cự được đến 
lúc ấy đâu, khi nào mọi người đến đó, thì cắt hình người trong ảnh ra, rồi... chụp... chụp lại một 
tấm khác. Như vậy, như vậy thì không sơ hở gì đâu... đội trưởng, hứa với tôi, nếu mọi người có 


Trang 1.563/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể trở về, xin anh hãy mang di chúc và tấm ảnh đó giao cho con trai tôi, nói với nó, cha nó cuối 
cùng... cuối cùng đã đến được Shangri-la rồi, không còn gì ân hận nữa, không còn gì tiếc nuối 
nữal ” Mấy câu cuối cùng ấy, cơ hồ như Nghiêm Dũng đã phải dùng hết sức lực để gào lên. 
Trước lúc lâm chung, hai mắt anh vẫn trợn mở trừng trừng, đôi tau nắm chặt vào cổ áo đội 
trưởng Hồ Dương, tựa như không cam tâm ra đi như vậy, anh vẫn chưa nhìn thấy Shangri-la mà 
mình khát khao mong mỏi cơ mài 


Hai tay đội trưởng Hồ Dương run bản bật, anh cầm tấm ảnh, đôi hàng lệ nóng cuối cùng cũng 
không ghìm nổi mà tuôn trào ra nơi khóe mắt đầu những nếp nhăn. 


Lại thêm một ngọn đèn nữa chìm xuống, tựa như ngôi sao băng vạch qua bầu trời đêm tĩnh 
lặng, ánh sáng của nó chỉ lóe lên ngắn ngủi trong một khoảnh khắc, nhưng không ai có thể phủ 
nhận vẻ đẹp thê lương mê mẩn ấu. 


Ngọn đèn từ từ chìm xuống biển, trái tim những người đang sống cũng theo đó chìm dần theo 
xuống đáy nước lạnh lẽo. Lại một tính mạng nữa mất đi, bọn họ thực không biết lúc này mình 
nên bị thương hay là tuyệt vọng, những cuộc biệt ly sinh tử diễn ra liên tiếp trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi khiến cảm xúc họ đều trở nên tê liệt, người tiếp theo rất có thể sẽ đến lượt chính 
bản thân mình. Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có suy nghĩ ấy, bọn họ đang trôi theo dòng U 
Minh hà, một nơi vốn đã thuộc về mặt bên kia của sự sống. Sau khi xác Nghiêm Dũng chìm 
xuống, trên thuyền đã không còn tiếng cười, cơn gió lạnh buốt thổi tới bủa vây từng người, ai 
nấy im lặng nhìn về phía ngọn đèn gắn trên mũ Nghiêm Dũng dần dần biến mất, cho tới khi 
không còn nhìn thấy ánh sáng ấy nữa mới thôi. Nhạc Dương đột nhiên dụi dụi mắt, dường như 
anh có cảm giác, đèn gắn trên mũ của Nghiêm Dũng vẫn chưa chìm xuống đủ sâu thì đã đột 
nhiên biến mất, có phải ảo giác chăng? Anh lại dụi mắt lần nữa, những hạt nước còn chưa khô 
chảy dọc theo mấy sợi tóc nhỏ xuống mu bàn tay, mở mắt ra, ánh sáng mong manh của ngọn 
đèn nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất. Nhất định là ảo giác, Nhạc Dương thầm nhủ. 


Lại thêm ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua, họ đón đợt nước triều thứ ba trong tiếng hét hò giận dữ. 
Lần này thế nước rõ ràng là nhỏ hơn lần thứ hai rất nhiều, con thuyền hình rắn của bọn Trác 
Mộc Cường Ba không bị lật nhào lần nào. Xem ra họ đã tiến vào khu vực trung tâm của vùng 
biển ngầm này rồi, hoặc ít nhất thì cũng đã rời xa được miệng loa kèn ấy. Sau đợt nước triều 
nàu, Trương Kiện cũng rời bỏ mọi người, anh lẳng lặng ra đi trong lúc cơn nước triều đang dữ. 
Khi mặt nước trở lại phẳng lặng, mới phát hiện anh đã ngừng hơi thở. Theo kết quả kiểm tra 
của Đường Mẫn và pháp sư Á La, anh ra đi hết sức yên bình, có lẽ cũng không đau đớn gì, chỉ 
như người đang say ngủ trở về với vòng tau bảo vệ của Chúa. 


Lại một ngọn đèn nữa tắt đi, những người còn sống vẫn dập dẻnh theo con sóng. Nhạc Dương 
chăm chú nhìn Trương Kiện chìm dân rồi biến mất, lần này thì đã nhìn rõ hơn, không hề sai, 
ngọn đèn gắn trên mũ Trương Kiện mới chìm được chừng chục mét thì đã đột nhiên biến mất, 
giống như có vật thể gì rất lớn đột nhiên ập tới chắn đi vậu. Nhạc Dương kể lại hiện tượng nàu 
với Trác Mộc Cường Ba. Gã lặng lẽ hỏi: “Cậu cho rằng, đó là thứ gì? ” 


Nhạc Dương đáp: “Có sinh vật, dưới nước này có sinh vật, hơn nữa chúng còn đang ở xung 
quanh con thuyền này, như thể đang đợi chờ thức ăn rơi xuống vậy.” 


Trác Mộc Cường Ba tức giận gầm lên: “Ý cậu là, thi thể của Nghiêm Dũng và Trương Kiện đều 
đã bị thứ ở dưới nước kia ăn sạch rồi sao? ” 


Trang 1.564/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương cúi đầu nói: “Tôi nghĩ, đúng vậy.” Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại ngẩng đầu lên, 
nói tiếp: “Thế nhưng, nếu thực sự có sinh vật, thì chúng ta cũng có thức ăn rồi! ” 


“AI ” Trác Mộc Cường Ba thoáng nghĩ ngợi, đoạn nói: “Y cậu là, chúng ta có thể câu cá! Đằng 
nào mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, chúng ta có thể thử xem saol Trương Lập, gỡ đèn pha 
chiếu thử xuống nước xem nào.” 


Chiếu đèn cả chục phút đồng hồ, nhưng chẳng phát hiện được gì. Những người trên thuyền lại 
thảo luận một phen, cho rằng khả năng ấy không lớn lắm, sinh vật sống trong bóng tối thông 
thường đều bị ánh sáng hấp dẫn, ánh sáng mạnh như vậy chiếu xuống mà không phát hiện có 
dấu vết gì, thì khả năng chúng tồn tại không lớn lắm. Xét cho cùng, đây cũng là nơi sóng to gió 
lớn, sinh vật khó mà sống nổi. 


Trương Lập lại lắp đèn pha, con thuyền nhỏ tiếp tục tiến sâu vào bóng tối. Trong ánh mắt của 
đám người bốn mươi tám tiếng đồng hồ liên tiếp không ngủ này đã xuất hiện vẻ mơ hồ, không ít 
người bắt đầu nhớ đến câu “trôi dạt ngàn vạn năm trên dòng U Minh hà”. Rốt cuộc là còn bao 
nhiêu lâu nữa? Lẽ nào vùng biển ngầm dưới lòng đất này, thực sự không có bờ bên kia hay sao? 


Một tòa nhà nào đó ở Chechnva, nhìn bên ngoài trông chẳng khác nào một tòa nhà bình 
thường, nhưng ai đặt chân vào bên trong sẽ nhận ra nó vắng lặng không một bóng người. Tất cả 
cư dân đã được mời ra ngoài, hay bản thân nó là một nơi hoang phế? Nhưng nếu nói đây là một 
tòa nhà bỏ hoang, vậu tại sao các thiết bị bên trong vẫn còn đầy đủ trọn vẹn, ở mỗi góc đều đặt 
máy quay, đèn điện sáng rực? 


Thang máy dừng ở tầng mười tám dưới lòng đất. Một người đàn ông cao chừng mét tám, và một 
người khác hơi thấp hơn cùng bước ra ngoài. Cả hai bịt kín mặt. Vừa bước ra khỏi cửa thang 
máy, đã có hai người bịt mặt tay cẩm thiết bị điện tử, kiểm tra toàn thân một lượt để chắc chắn 
họ không mang theo vũ khí hay vật phẩm gì bằng kim loại. Hai con chó berge Đức đã được 
huấn luyện đặc biệt ngồi chồm hổm một bên. Nếu ngửi thấu trên người hai kẻ mới đến có chút 
mùi gì của hóa chất dễ cháu hoặc dễ nổ, chúng sẽ không chút khách khí mà lao tới tấn công. 
Sau khi kiểm tra hai người bịt mặt từ trong thang máy bước ra, hai người kia lại tự dùng thiết bị 
điện tử rà người mình một lượt, tỏ ý họ cũng không mang theo bất cứ vũ khí gì. 


Người bịt mặt dáng thấp hơn nói bằng tiếng Anh với người đi bên cạnh: “Đã kiểm tra ba lần rồi, 
ông Shakurov cần thận thật! ” Gã cao hơn gật đầu đáp: “Những người đến đây lần này đều là 
nhân vật lớn như ông cả, thủ lĩnh không thể không cẩn thận hơn mấy lần, dù bất cứ người nào 
xảu ra vấn để, chúng tôi cũng không thể gánh nổi trách nhiệm.” Đối với tau Badila đến từ châu 
Mỹ này, có thể nói y vừa khâm phục, lại vừa kính sợ. Tạm không nhắc đến chuyện Badila là đại 
biểu của phía Vua Ma Túy, chỉ riêng dũng khí một mình đến đây của y, những kẻ tham dự hội 
nghị khác đã không ai bì được rồi. 


Vì giữa các thế lực hắc đạo không thể nào không tồn tại xích mích, có thể nói, ông Shakurov đã 
tận hết tâm cơ để giữ cho cuộc gặp lần này được tốt đẹp. Không chỉ những người tham gia hội 
nghị đều phải bịt mặt, tuyệt đối không mang theo bất cứ vũ khí, mà cả những kẻ bảo vệ hội nghị 
cũng không được mang theo vũ khí. Mỗi người tham gia có thể mang theo tối đa là hai mươi vệ 
sĩ, ngoài tau Badila ra, những người khác vừa khéo mang đủ hai mươi người, bọn họ đều được 
sắp xếp cho ở bên ngoài tòa nhà nàu. Đám thủ hạ được sắp xếp giữ khoảng cách như nhau với 
khách tham gia hội nghị, để đồng thời vẫn nhìn thấu vị trí của ông chủ mình trong phòng họp 


Trang 1.565/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thông qua camera giám sát, hễ thấy hơi có động thái gì khác lạ là có thể lập tức xông vào trong 
vòng một phút. 


Chỉ nghe Badila nói: “Tổ chức hội nghị thế này là rất mạo hiểm đó.” 


Người cao hơn cười hùa theo nói: “Đúng vậy, đúng vậu... Valery, dẫn ông Badila xuống.” Lại đổi 
một gã bịt mặt cao lớn, cơ bắp nảy nở đến mức gần lòi ra cả ngoài áo dẫn Badila đi cầu thang 
bộ tiếp tục xuống dưới. Tên cao lớn lúc nãy đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Ở cùng một chỗ 
với tay Badila này dù thế nào cũng không phải chuyện vui vẻ sung sướng gì. Qua lớp vải che 
mặt, ánh mắt của Badila thực khiến người đối diện cảm thấu căng thẳng. Đó là ánh mắt như 
thế nào chứ? Hồ nghi? Không. Âm hiểm? Không, càng không. Bi thương? Gần gần như vậu. 
Ánh mắt ấu toát lên một vẻ bị thương gì đó, tựa như ụ mới có người thân chết đi vậu, nhưng thế 
vẫn chưa đủ, trong ánh mắt ấu còn có một vẻ gì đó khiến y căng thẳng, hoặc có thể nói là... sợ 
hãi! 


Trong phòng họp bày một chiếc bàn tròn, xung quanh có mười bảy mười tám chiếc ghế, phía 
trước mỗi ghế đều đặt một tập hồ sơ, một cái bút ký, nếu người nào không biết, chắc chắn sẽ 
ngỡ rằng đây là cuộc họp hết sức bình thường mà thôi. Chỉ có điều, những người tham dự hội 
nghị đều tương đối đặc biệt. Lúc này đã có mười người đến, tất cả đều bịt mặt, đồng thời cố Ú 
giữ khoảng cách với nhau. Ở khoảng giữa còn lại bảu tám chiếc ghế trống. 


Người chủ trì cuộc họp, Shakurov, ngồi đối diện với cửa lớn. Trên bức tường sau lưng y treo một 
màn hình máy chiếu. 


Shakurov cũng như những người khác, đội khăn trùm che kín đầu, chỉ lộ ra hai con mắt xanh 
thắm, âm hiểm. Y nhìn đồng hồ, đã quá giờ họp mười phút. Y vẫn còn đang đợi, là bởi trong ba 
tau trùm đứng ra tổ chức cuộc họp lần này, ngoài y ra, hai kẻ còn lại vẫn chưa thấy xuất hiện. 
Nếu không phải ba người bọn họ cùng đứng ra tổ chức, e rằng không thể triệu tập được nhiều 
thủ lĩnh thế lực đen phái đại biểu đến tham gia như vậy. Tất cả mọi sự vốn đã thương lượng 
xong xuôi, vậy mà đến lúc hành động, hai con cáo già kia lại không xuất đầu lộ diện, rốt cuộc là 
chuyện gì đây? Shakurov đã thoáng ngửi thấy mùi âm mưu gì đó. Y biết, hai con cáo già kia đều 
không phải hạng người nhát gan. Bọn họ không đến, nhất định là đã nghe ngóng được điều gì 
đó. Nhưng v vẫn rất tự tin với sắp xếp của mình. Bản thân tòa nhà này đã được thiết kế đủ để 
chống lại cả bom nguyên tử, còn như mấy loại tên lửa dò tìm căn bản không thể làm được gì; 
bước vào tòa nhà này bất cứ ai cũng không có vũ khí, dù trong hội nghị có tranh chấp, cùng lắm 
chỉ động đến quyền cước, va chạm một chút, dẫu sao cũng nằm trong giới hạn; hơn nữa, đám 
khách tham gia hội nghị lần này, tên nào tên đó đều là hạng mãnh tướng đã trải nhiều khảo 
nghiệm, nếu thực có động thủ, thì bản thân cũng ước lượng được hậu quả thế nào. Nếu có phần 
tử vũ trang nào liều mạng xông vào, tạm không nói đến chuyện đây là địa bàn của y, chỉ riêng 
đám vệ sĩ đi theo khách dự hội nghị ở bên ngoài tòa nhà cũng đến hơn hai trăm tên rồi, ít nhiều 
gì cũng có thể cảm cự được một lúc. Y thực không hiểu, sách lược an toàn như vậy rồi, hai con 
cáo già kia còn lo lắng gì nữa chứ. 


Lại thêm năm phút nữa, Shakurov cuối cùng cũng lên tiếng: “Được rồi, chúng ta không đợi nữa, 
những người chưa đến xem ra cũng không đến đâu. Hôm nay, may mắn mời được các vị tới đâu, 
chủ yếu là muốn bàn về vấn đề tài liệu liên quan tới Bạc Ba La thần miếu, hụ vọng có thể khơi 
thông và trao đổi với mọi người một chút. Các vị ở đây chắc đều đã biết, Bạc Ba La thần miếu là 
thứ gì, mọi người hoặc ít hoặc nhiều chắc cũng đều có nghiên cứu về nó. Có người thời gian 


Trang 1.566/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngắn hơn một chút, chỉ nghiên cứu vài năm; có người thì tương đối lâu, đã nghiên cứu về nơi 
nàu mấy chục năm rồi. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã biết đến sự tổn tại của Bạc Ba La 
thần miếu từ năm 1946 rồi.” 


Gặp lại Mười Ba Kụ Sĩ Bàn Tròn 


Những người tham gia cuộc họp “ô” lên một tiếng. Bọn họ mới chỉ biết tổ chức này tiếp xúc với 
Bạc Ba La thần miếu tương đối sớm, nhưng không ai ngờ lại sớm hơn mình nhiều năm đến vậu. 
Đương nhiên, trong số đó cũng có những kẻ khinh khỉnh coi thường, thầm nhủ các người 
nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, chẳng phải cũng vẫn chưa tìm ra được cái mẹ gì hau sao. 


Shakurov tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, lại tiếp lời: “Đương nhiên, tuy thời gian nghiên 
cứu của chúng tôi dài hơn các vị một chút, tư liệu thu thập được có lẽ cũng nhiều hơn, nhưng 
tiến triển thực sự thì đúng là không lớn lắm, thậm chí có thể nói, là vẫn ở trên cùng một đường 
chạy với các vị ở đâu. Hơn nữa, theo như tôi được biết, vẫn còn những người tiếp xúc với Bạc Ba 
La thần miếu sớm hơn cả chúng tôi nữa, nhưng bọn họ cũng chưa tìm được nơi ấy. Kỳ thực, bản 
thân Bạc Ba La thần miếu có lẽ không có gì nguy hiểm, khó nhất là ở lối vào của nó, có rất 
nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị tấm bản đồ đó khiến cho lạc lối. Hơn nữa, một 
nguyên nhân chủ vếu là rất nhiều tư liệu về nó đều nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm 
kiếm. Đây mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta khi tìm Bạc Ba La thần miếu.” 


Ngưng lại giâu lát, Shakurov tiếp lời: “Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nội dung của 
cuộc họp ngày hôm nay, chủ yếu là về sự kiện ổ đĩa cứng chứa tư liệu về Bạc Ba La thần miếu 
mới xuất hiện mấy tháng trước. Tin rằng các vị ở đâu đều đã biết, hai năm trước, đội thám hiểm 
do một người tên là Trác Mộc Cường Ba tổ chức đã bắt đầu bí mật tìm hiểu về Bạc Ba La thần 
miếu. Trong hơn hai năm ấy, bọn chúng thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến tòa 
thần miếu, thậm chí so với tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta còn mang tính đột 
phá hơn nhiều. Tuy rằng rốt cuộc chúng vẫn thất bại, nhưng những tư liệu mà chúng thu thập 
được cũng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tuy 
đa phần số tư liệu ấu đã được giao lại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng bản thân chúng cũng 
vẫn giữ lại một phần, đó chính là thứ được các tổ chức ngầm trên toàn thế giới gọi là Ô cứng 
Bạc Ba La. Tin rằng các vị ngồi đâu, đều đã từng vắt óc tính kế hòng có được ổ đĩa cứng ấy rồi 
phải không? Hơn nữa, theo tôi được biết, trong các vị ở đây, chính xác là đã có người làm như 
vậy rồi. Những người đầu tiên có được ổ đĩa cứng ấy, có lẽ là một tổ chức của châu Á, cụ thể là 
tổ chức nào thì cũng không quan trọng nữa, bởi vì thời gian Ổ cứng Bạc Ba La ở trong tay bọn 
họ không vượt quá sáu tiếng đồng hồ.” Tuy nói vậu, nhưng ánh mắt Shakurov lại quét sang hàng 
phía bên phải mình. Một gã bịt mặt cơ hồ đang ảo não cúi gục đầu xuống. 


Shakurov nói tiếp: “Chuyện xảy ra sau đó, tin rằng tất cả đều đã biết cả rồi. Chỉ trong mấy 
tháng ngắn ngủi, đã có mười ba tổ chức phi chính phủ nhỏ vĩnh viễn biến mất trên thế gian nàu. 
Ngoài ra còn có tám tổ chức phi chính phủ nổi danh trên trường quốc tế cũng tổn hao lực lượng 
đáng kể. Từ châu Á, đến châu Âu, châu Phi, châu Mụ, cuối cùng lại sang đến châu Âu, hình như 
tất cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cấp tiến trên toàn thế giới đều đã bị cuốn vào sự 
kiện Ổ cứng Bạc Ba La này, chém giết nhau đến trời long đất lở. Kết quả thì sao chứ? Chẳng 
phải là thậm chí rốt cuộc trong cái ổ cứng có chứa thông tin gì cũng không ai biết à. Đối với sự 
kiện lần này, tôi và mấy người bạn già cảm thấy hết sức chấn động, vì vậy mới lộ mặt can thiệp, 
chỉ mong có thể làm lắng xuống trận phong ba không cần thiết nàu mà thôi.” 


Trang 1.567/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Những người bịt mặt khác không ai là không mắng thầm trong bụng: con bà nó, không phải ổ 
đĩa cứng ấu cuối cùng đã bị lão cướp đi rồi hay sao? Nếu trong tay lão không có cái ổ cứng ấy, 
có chó mới ngồi đâu nghe lão đánh rắm thối như vậu. 


Shakurov lại nói tiếp: “Mong mọi người chớ nên nghi ngờ thành ý và quuết tâm của chúng tôi. 
Lần này tôi mời mọi người đến đây, chính là để công khai các nội dung chứa trong ổ cứng đó, 
mọi người đều có phần, tuyệt đối không nuốt lời. Sự thực là, tuyệt đối không có tổ chức nào có 
thể nuốt trôi được những thứ bên trong Bạc Ba La thần miếu đó. Mục đích của chúng tôi, chỉ là 
mong mọi người có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm Bạc Ba La thản miếu, từ bỏ cách làm mỗi 
người một kiểu, ngấm ngầm tranh đoạt trước kia đi. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tìm được 
Bạc Ba La thần miếu trước đối thủ một bước.” 


Những người dự hội nghị lập tức chia nhau râm ran thảo luận, mỗi người một ú kiến. Có người 
cho rằng đây là cơ hội, đằng nào thì tài sản trong Bạc Ba La thần miếu cũng đủ để thay đổi vận 
mệnh của cả một đất nước, mỗi người nếu được chia phần thì cũng không hề ít; lại có kẻ cho 
rằng tư liệu thì có thể công khai, nhưng mọi người vẫn nên dựa vào thực lực mà hành động, ai 
có bản lĩnh thì người đó có thể tránh được tai mắt của chính phủ Trung Quốc mà tìm kiếm Bạc 
Ba La thần miếu, lấy được bao nhiêu là có bấy nhiêu, dựa vào cái gì mà công khai hợp tác chứ; 
ngoài ra cũng có người nghĩ rằng Shakurov nói không đúng sự thật, cái ổ cứng đã ở trong tau 
được mấy ngày rồi, làm sao biết được không động tay động chân vào đó, giấu đi hết những 
thông tin quan trọng hay là làm gì khác rồi... 


Một lát sau, gã cao lớn bịt mặt tên là Valeru bước đến bên cạnh Shakurov thấp giọng thì thảm 
mấy câu. Shakurov dường như rất hài lòng, khẽ gật đầu, nói: “Mời ông ấy vào đâu.” 


Kế đó, v lại nói với mọi người tham gia hội nghị: “Mọi người yên lặng. Trước tiên, xin gửi đến 
mọi người một phần tài liệu chúng tôi có được sau khi phá giải ổ cứng Bạc Ba La.” Nói đoạn, 
trên màn hình sau lưng y liền hiện lên tài liệu hình ảnh bọn Trác Mộc Cường Ba quay được 
trong địa cung Maya. Tất cả lập tức lặng người đi, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn 
hình lớn, như thể chỉ sợ để lỡ mất chỉ tiết gì đó. 


Lúc này, Badila mới bước vào phòng họp, ánh mắt hết sức cổ quái, khiến Shakurov cảm thấu 
không hề dễ chịu chút nào. Đó rốt cuộc là ánh mắt như thế nào vậy, khiến người ta có cảm giác 
bị đè nén áp bức, một ánh mắt u uất, đúng, u uất. Đó là một kiểu u uất băng lạnh, mang theo 
chút bi thương hờ hững, khiến người ta nhìn đã thấu khó chịu, nhưng lại có gì đó quen quen. Y 
đã thấy ánh mắt đó ở đâu rồi nhỉ? Badila vừa bước vào phòng họp, mọi người liền có cảm giác 
như thể nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ. Shakurov lạnh lùng nói: “Ông đến 
trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ.” 


Không ngờ, Badila hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Shakurov, chỉ đảo mắt một vòng 
quanh phòng họp nói: “Sao chỉ có mấy người này thôi? ” Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. 


Shakurov bừng bừng nổi giận. Trên địa bàn của y, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến 
với quyền uy của y như vậy. Nhưng tên Badila này là đại diện của Vua Ma Túy, kẻ có quan hệ 
mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và vùng Đông Nam Á. Bọn ụ muốn 
tiến vào Tây Tạng thì phải lợi dụng thế lực của chúng, vì vậu Shakurov không giận dữ quát tháo, 
mà chỉ cao giọng nói: “Ông kia, xin hãy chú ý đến cách nói năng! ” 


Badila nhướng nhướng mày, tựa như Shakurov không hề tồn tại, chỉ lắm bẩm nói một mình: 


Trang 1.568/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Không phải ông nói đã mời đại biểu của mười bảy tổ chức hay sao? Xem ra vẫn còn mấy con 
cáo già biết trước, nên đào tầu mất rồi! ” 


Thế này thì đã rõ rành rành là đang khiêu chiến rồi. Shakurov và đám đại biểu thế giới ngầm kia 
làm sao còn không biết được nữa. Chỉ nghe Shakurov lớn tiếng nói: “Valervl ” Đồng thời quát 
hỏi: “Ông có ý gì vậu, Badila? ” Y đã gọi ra tên đối phương, chứng tỏ đã không còn để ý đến 
việc giúp đối phương giữ bí mật thân phận nữa. 


“Badila? Hắn là Badila ở đâu vậy? ” Một người bịt mặt bên cạnh Shakurov cất tiếng hỏi. 
Shakurov nói: “Hắn là đại biểu của Vua Ma Túu Colombia.” 


“Không! ” Người bịt mặt bên cạnh y liền kêu ré lên, “Hắn không phải Badila, tôi đã gặp Badila 
rồi. Kẻ này là giải ” 


Nhưng tất cả đều đã muộn, tên Badila giả mạo ấy đột nhiên vung tau một cái, cầm tập hồ sơ 
trên bàn lên. Trong tay , mép tập hồ sơ ấy đột nhiên biến thành lưỡi đao sắc bén vô cùng, chỉ 
trong chớp mắt đã cắt đứt động mạch trên cổ hai người bịt mặt ở cạnh đó. Kế đó, bàn tau Badila 
đập mạnh xuống mặt bàn, cây bút dùng để kú tên kia liền bắn tung lên, cổ tay v lật nhanh một 
cái, nắp bút không biết từ lúc nào đã rơi ra, ngọn bút như một mũi tên bắn vọt vào cổ họng 
người bịt mặt vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo. Người bịt mặt ấu loạng choạng lùi lại hai bước, cổ họng 
phát ra những tiếng “ọc ọc” rồi ngã ngửa. Còn lúc ấy, tên Badila giả mạo đã cảm hai chiếc ghế 
băng lên, lần lượt ném về hai người bịt mặt khác, kế đó tung chân đá ra một bước, cả chiếc bàn 
hội nghị hình tròn đã bị đá văng về phía trước, làm Shakurov đứng đối diện bị đụng oằn cả người 
lại. 


Lúc ấu, tên Valerv vai u thịt bắp kia mới xông tới chỗ chiếc bàn tròn, nhằm vào cẳng chân đá ra 
của Badila giả kia, nắm tay lại chặt xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia lửa lóe lên 
ấu, hắn nhìn thấy Badila cơ hồ đang nhìn mình cười, cười lạnh lùng. 


Đúng lúc y còn đang ngạc nhiên trước nụ cười cổ quái ấu, đột nhiên phát hiện bàn tay mình đã 
chặt vào khoảng không. Liền sau đó, Valery chợt cảm thấy răng cửa đau nhói lên, một vật cứng 
băng lạnh đã nhét vào trong miệng mình, áp vào hàm trên rồi không ngừng tiến sâu, cơ hồ như 
chạm phải thứ gì đó, rồi đến cảm giác vỡ vụn, sâu trong cổ họng liền có một thứ dịch thể ấm 
nóng chảy ra, tràn vào trong miệng, cuối cùng mới là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy lìa. 
Không thể nào! Trong khoảnh khắc vòng qua chiếc bàn tròn đó, Valer đã phán đoán chuẩn 
xác tốc độ xuất thủ và sức mạnh của Badila, tại sao chỉ trong một nháy mắt, tốc độ và sức mạnh 
của đối phương đã tăng lên tới mức ụ không thể nào lý giải được như vậy chứ? Một kẻ từng lăn 
lộn trên sàn đấu ngầm mười mấy năm như y đương nhiên hiểu rất rõ, trong những cuộc chiến 
sinh tử mà phán đoán sai lầm về tốc độ và sức mạnh của đối phương, sẽ dẫn đến kết quả như 
thế nào. Nhưng y rõ ràng là vua cận chiến không ngai của giới đấu sĩ Nga cơ mài! Tại sao, tại 
sao kẻ kia lại sở hữu tốc độ và sức mạnh mà chính y cũng không thể ước đoán được như thế? 
Không thể nào! Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Valerv trước khi mất đi ý thức. 


Ông vua không ngai của giới đấu sĩ Nga, không ngờ mới chỉ một chiêu đã mất mạng, thậm chí 
cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Nếu Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang nhìn thấy cảnh tượng 
này, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc chạy trốn như thế nào. Nhưng Shakurov không thể 
chạy thoát, tất cả mọi người trong căn phòng này đều không thể chạy thoát. 


Trang 1.569/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Shakurov bị chiếc bàn hội nghị hình tròn ấy đụng phải, cảm giác như thể bụng mình bị xe tăng 
húc vào vậu, ổ bụng quặn thắt lên, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng nữa, cứ vậu mà ôm 
bụng đổ vật xuống. Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, y vẫn kịp nhìn thấu Badila tung cước đá 
vỡ tung một chiếc ghế băng trên không trung, hai tau bắt lấu hai chân ghế nhét vào miệng tên 
vệ sĩ cao cấp nhất của mình và bụng một gã khách bịt mặt khác. 


Shakurov không thể ngờ, gian phòng hội nghị không có vũ khí mà y cứ ngỡ là đã hết sức an 
toàn, không ngờ lại trở thành nấm mồ chôn cả bọn. Tên Badila giả mạo ấy rốt cuộc là ai? Hắn... 
hắn sao dám phạm vào sai lắm lớn đến như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ thế lực ngầm trên 
khắp thế giới? Lẽ nào hắn thật sự không biết hậu quả của việc làm ấy hay sao? Shakurov hết sức 
nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không, không đúng! Hai con cáo già kia không đến 
họp, lẽ nào bọn y đã nghe được phong thanh gì từ trước? Thế nhưng, đám người mà y mời đến 
này đều là người đại diện của các tổ chức ngầm nổi danh khắp thế giới, làm gì có tổ chức nào có 
thể hoàn toàn không để mắt đến bọn y như vậu cơ chứ? Tên của từng tổ chức khủng bố thuộc 
hàng siêu cấp trên thế giới lần lượt hiện lên trong óc y, nhưng rồi nhất loạt đều bị phủ định 


Lúc này, hầu như tất cả đám đại biểu bịt mặt trong phòng họp đều đã bị gã Badila kia giải quyết, 
gian phòng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động. “Ta sắp chết rồi sao? ” Shakurov nằm dưới 
đất, ý nghĩ ấu đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Y ra đời đã hơn bốn mươi năm, ngày nào cũng 
đều trải qua tranh đấu, chém giết ác liệt, nhưng chưa từng có một giây một khắc nào y khiếp sợ 
cái chết giống như lúc này đây. Tên Badila đó... tốc độ ấy, sức mạnh ấy, kỹ thuật ấy, ụ chưa 
từng thấy bao giờ, không thể ngờ được một người lại có thể giết người dễ dàng như thế, bất cứ 
thứ gì lọt vào tay cũng đều trở thành vũ khí giết người được. Toàn bộ quá trình như thể đã được 
tính toán hết sức cần thận trong máy tính, phản ứng và động tác né tránh của mỗi người, toàn 
bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Thật quá đáng sợ! Tên Badila này, thực sự là 
sát thủ đáng sợ nhất mà y từng gặp trong đời! Nhưng dù hắn giết sạch tất cả những người trong 
gian phòng này, dẫu sao thì cũng chỉ có một thân một mình, bên ngoài vẫn còn mấy trăm tên 
hung thần ác sát cầm vũ khí trong tay, lẽ nào y cũng có thể giết hết toàn bộ bọn chúng? 


Badila đã đến bên cạnh Shakurov, từ trên cao nhìn xuống, vẫn ánh mắt đượm vẻ u uất đó, vẫn 
cảm giác khiến người ta lạnh toát đến tâm can đó. Shakurov đột nhiên không còn cảm thấy sợ 
hãi trước cái chết nữa, ụ đã buông bỏ mọi phản kháng, chỉ là vẫn thầm nhủ trong lòng, ánh mắt 
ấy thật quen thuộc, thật quen thuộc, rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào chứ? À! Shakurov sực nhớ ra, 
đó là thần sắc thường lộ ra trong mắt những người thân hay bè bạn của người chết lúc hạ táng ở 
nghĩa trang, thương xót, tiếc nuối, lại đượm vẻ bi thương, chỉ có điều, trong đôi mắt Badila, còn 
thấp thoáng cả vẻ châm biếm và khinh rẻ. Cái... cái tên này! Lẽ nào trong mắt hắn, mọi người 
khác đều chẳng khác nào người đã chết? Kẻ này rốt cuộc là ai vậu chứ? 


“Mày... mày là ai? ” Cuối cùng, Shakurov vẫn cất tiếng hỏi, hụ vọng rằng ít nhất cũng biết được 
rốt cuộc mình chết trong tay ai. Không ngờ, tên Badila giả mạo kia hình như không hề nghe 
thấy, vẫn lầm bẩm tự nói một mình: “Chúng mày là lũ ngu xuẩn, cản đường bọn tao rồi. Kẻ nào 
cản đường bọn tao, đều phải chết! ” Nói dứt lời, liền giẫãm nát xương ức của Shakurov. Shakurov 
cảm thấy hết sức rõ rệt, ngực mình như thể bị một tảng đá khổng lồ nặng cả chục tấn đè xuống, 
trái tìm vẫn gắng sức giãy giụa đập lên, nhưng sự phản kháng ấy thực quá đỗi bất lực. Chỉ 
trong thoáng chốc, đã không còn nghe thấu tiếng máu chảy nữa, ý thức Shakurov vẫn còn tỉnh 
táo, song v hiểu rõ rằng, trái tim mình đã ngừng nhịp đập, chẳng bao lâu sau nữa, y sẽ chết vì 
thiếu máu và oxy lên não. Đúng lúc ấy, một cái tên đáng sợ trồi lên từ nơi sâu thắm nhất trong ú 


Trang 1.570/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thức của y, đó là một cái tên khiến người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến... bọn chúng luôn 
ẩn mình ở trong bóng tối thăm thắm, nhưng đến cả những tổ chức bí mật nổi tiếng nhất thế giới 
mỗi khi nghe đến cái tên nàu cũng phải rùng mình biến sắc! 


Trong khoảnh khắc ấu, Shakurov cảm thấu mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, toàn bộ thân thể 
dường như đang trôi nổi dập dễnh trên không trung, hoàn toàn không còn cảm giác bị đè nén 
như lúc ban đầu nữa, chỉ là, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ở sâu thẳm trong ý thức khiến ụ cảm 
thấy linh hồn mình đang run lên bản bật. Y dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, khản 
giọng hét lên thành tiếng: “Mười... Ba... Kụ... Sĩ... Bàn... Tròn...” 


Trước khi mất đi ú thức, Shakurov nhìn thấy khóe mắt của Badila. Trong đôi mắt u uất ấy, 
dường như đã có thêm một nét cười không sao nhìn thấu nổi. Tại sao, Mười Ba Ky Sĩ Bàn Tròn, 
bọn họ cũng đang tìm kiếm ư... Ý nghĩ cuối cùng của Shakurov cũng vẫn đầu những nghỉ hoặc, 
liền sau đó, y bắt đầu chìm sâu vào vực sâu vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa. 


Tên Badila giả mạo kiểm tra lại một lượt, xác nhận trong phòng họp không còn dấu hiệu nào 
của sự sống, bèn chảm chậm đứng lên, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông gầu 
guộc trên khoác áo gió màu trắng, dưới mặc quần bò đen. Người này cao hơn Badila gần một 
cái đầu, ước chừng chưa đến bốn mươi tuổi, lông mày rất mờ nhạt, sắc mặt trắng đến dị thường, 
có chút gì đó hơi giống người bị bệnh bạch tạng, nhưng mái tóc thì lại có màu nâu đỏ rất rực rỡ. 


Badila nhìn thấy đối phương, liền yên tâm mỉm cười. Y biết, người này xuất hiện ở đây, đồng 
nghĩa với việc mấy trăm tên cảm súng ngoài kia đã không còn khả năng phản kháng gì nữa. 
Badila bước lên trước, khẽ cúi đầu xuống, đưa tay phải lên sờ dái tai, nói: “Cám ơn sự giúp đỡ 
của anh, đại đội trưởng Fahkri. ” 


Người đàn ông tên là Fahkri ấy nét mặt trơ ra như gỗ, đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt trong 
phòng, đoạn nói: “Đám người này, hình như đều là đại diện của các thế lực ngầm thì phải. Anh 
làm vậu, liệu có hơi lỗ mãng không? ” 


Badila gượng gạo nhìn về phía Tây Nam, nói: “Kỳ thực, tôi chỉ sợ lần hành động này...” 


“Nếu cấp trên đã giao cho anh hành động một mình, thì anh cũng không cần phải tiết lộ cho tôi 
làm gì.” Fahkri ngắt lời, “Có điều hôm nay tôi đã ra tay, dù chúng ta có ngụy trang thêm nữa 
cũng vẫn bị các tổ chức lớn điều tra ra thôi. Tôi không hụ vọng vì chuyện nàu mà gâu ảnh hưởng 
gì đến kế hoạch của cấp trên đã vạch ra đâu.” 


Badila cười tươi nói: “Không sao đâu, bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, mà cũng 
không bỏ công bỏ sức ra điều tra chúng ta làm gì, dẫu sao thì tôi với anh cũng chỉ là hạng tốt 
nhép mà thôi. Mười Ba Kụ Sĩ Bàn Tròn từng nói, kế hoạch cần phải chu đáo cẩn mật, không 
được phép có bất cứ sơ hở nào cả.” 


Thấy Badila nhắc đến cái tên Mười Ba Kụ Sĩ Bàn Tròn đó, Fahkri thoáng chau mày nói: “Tôi 
phải nhắc nhở anh, quân tốt muốn qua sông bắt vua, điều kiện tiên quyết là không được để đối 
thủ chú ú đến, đội trưởng đội T... Chồn! ” 


“Thế giới của con người, không chỉ đơn giản là phân chia thành thế giới tỉnh thần và thế giới vật 
chất, nhưng để tiện cho con lý giải, ta tạm thời chia ra như vậy đã. Chắc con cũng biết, con 
người có dục vọng vật chất, mà cũng có dục vọng về tinh thần, vì vậy, họ mới nảy sinh ra ham 


Trang 1.571/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


muốn theo đuổi vật chất, đồng thời cũng có những theo đuổi về mặt tinh thần. Khi con người 
không được thỏa mãn, họ có ba phương thức biểu đạt khác nhau: bỏ cuộc, tiếp tục, hoặc lơ lửng 
giữa bỏ cuộc và tiếp tục kiên trì, chỉ lựa chọn để mà lựa chọn. Khi con người bị tổn thương, thì 
người cần cho họ nhất chính là bác sĩ và mục sư, bác sĩ chữa lành những vết thương của nhục 
thể, còn mục sư thì giúp hàn gắn những khe nứt của tâm linh, vì vậu họ đều là những người rất 
được tôn kính. Tuy nhiên, trong thế giới vật chất, trải qua mấy ngàn năm phát triển, nhân loại 
về cơ bản đã hình thành một bộ phép tắc về vật chất tương đối hoàn chỉnh, nó đặt ra một loạt 
các quy định đối với sự theo đuổi vật chất của con người, thế nào là theo đuổi hợp lú, thế nào là 
bất hợp lý, đều đã tương đối rõ ràng. Thế nhưng, còn thế giới tỉnh thần thì sao? Con người cơ 
hồ chưa từng chế định ra một bộ pháp điển tinh thần, quy định những gì có thể suụ nghĩ, còn 
những gì không thể tưởng tượng. Có thể con sẽ nói, vật chất biểu đạt bằng phương thức cụ thể, 
còn thế giới tinh thần, lại phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa nó cũng không có phương thức biểu 
đạt cụ thể, không ai có thể biết được người khác đang nghĩ gì. Không sai, đâu đích thực là một 
nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta không thể chế định được một bộ phép tắc cho thế giới 
tỉnh thần, nhưng đó không phải là toàn bộ nguyên nhân. Trên thực tế, tôn giáo xưa nay vẫn 
đóng vai trò quan trọng này, chí ít nó cũng cho người ta biết, cách nghĩ nào là chính xác, cách 
nghĩ nào là tà ác, đồng thời dùng phương thức độc đáo mà chỉ riêng tôn giáo mới có, đặt ra 
những rào cản về tinh thần đối với những kẻ có tư tưởng tà ác. Trong xã hội của loài người, tác 
dụng của tôn giáo cũng quan trọng tương đương với pháp luật vậy. Vì thế, những bậc đại trí huệ 
thực sự không bao giờ liên hệ những thần tích với các thành tựu khoa học kỹ thuật ngày nay, bởi 
vì trong thế giới tỉnh thần, pháp điển của tôn giáo là độc nhất vô nhị, giáo lý của họ, vượt trên 
bất cứ cuốn sách nào về phương diện tâm lý tỉnh thần hiện đại ngày nay; không có danh tác 
khoa học nào có thể thay thế được địa vị của tôn giáo trong thế giới tinh thần. Bất cứ nhà lãnh 
đạo nhìn xa trông rộng nào cũng sẽ không phản đối, bài xích hoặc phủ định sự tồn tại của tôn 
giáo. Nhưng điểm này xưa nay vẫn luôn bị giải thích rằng, làm vậy chỉ để tiện cho thống trị hoặc 
nô dịch hóa thống trị. Giải thích như vậy là không chính xác, không toàn diện. Ý nghĩa thực sự 
của tôn giáo chính là ở chỗ, nó là quy tắc pháp luật của toàn nhân loại trong thế giới tinh thần. 
Con người muốn tồn tại, trước tiên cần phải có bản năng cầu sinh và sinh sôi nảu nở; xã hội 
muốn tồn tại, nhất thiết cần phải có pháp quy và người chấp hành pháp luật; tôn giáo được sinh 
ra do nhu cầu của con người, khi nào nhu cầu về mặt tinh thần của con người vẫn còn, nó sẽ 
không bị diệt vong. Con à, thử nghĩ mà xem, nếu trên thế giới này, không có linh hồn, cũng 
không có kiếp sau và luân hồi, không có thiên đường cũng không có địa ngục, không có người 
ngoài hành tinh với trí tuệ phát triển cao và những nền văn minh chúng ta chưa biết đến, vậy thì 
con người... thật cô độc xiết bao...” Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay đẫm 
một lớp mồ hôi lạnh. Mẫn Mẫn vẫn cuộn tròn trên đùi gã, gã có thể cảm nhận được sự mềm 
mại và ấm áp nơi thân thể nhỏ nhắn như chú mèo con của cô. Trương Lập, Nhạc Dương đều 
ôm mái chèo ngồi xổm bên cạnh mạn thuyền, ngọn đèn gắn trên đầu dập dẻnh theo theo sóng. 
Gã có thể nhìn thấu được gương mặt tái nhợt và những đôi mắt đỏ vằn lên của các thành viên 
trong đoàn. Không ngờ gã lại ngủ thiếp đi, đã bao nhiêu lâu rồi? Trác Mộc Cường Ba khẽ lắc lắc 
đầu cho tỉnh táo hơn. Kỳ lạ thật, gã đã dựa vào vai đội trưởng Hồ Dương ư? 


Vừa ngấng đầu lên, gã liền chạm phải một gương mặt khác. Trác Mộc Cường Ba vội lập tức 
ngồi thẳng dậy. Lữ... Lữ Cánh Nam, gã đã dựa đầu vào vai cô ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Vừa 
nãy chạm khẽ vào, chỉ mong không làm cô tỉnh giấc. 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại, để chống chọi với cái lạnh, mọi người ngồi quây lại một chỗ nghỉ 
ngơi. Ắc quy gần hết điện, Trương Lập lúc đó nói, nếu đã không chèo thuyền, thì nên tắt đèn 


Trang 1.572/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


pha đi để tiết kiệm điện năng, mọi người hãy dùng đèn gắn trên đầu để chiếu sáng. Trong bóng 
tối, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, ánh sáng của ngọn đèn trên đầu lại dìu dịu, vậu 
nên gã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Lúc này, cảm giác đói khát lại bát đầu dấu lên đến 
mức khó chịu, gã bèn cần thận giữ nguyên tư thế ngồi bất động, khẽ khàng đưa tau múc một 
cốc nước, ngửa cổ uống cạn, khóe mắt lại thấu bốn con mắt đỏ vằn lên ở phía đối diện. Trương 
Lập và Nhạc Dương đang nhìn gã chằm chằm. Nét mặt cả hai hết sức quái đản, như muốn cười 
nhưng lại gắng hết sức nhịn không để tiếng cười bật ra vậu. 


Trác Mộc Cường Ba nhíu mày lại, trừng mắt lên hỏi: “Cười cái gì mà cười? ” 


Nhạc Dương đảo mắt một vòng, nhìn Mẫn Mẫn đang nằm trong lòng Trác Mộc Cường Ba, rồi 
lại nhướng mắt lên hất sang phía bên phải, rõ ràng là đang nhìn Lữ Cánh Nam mà lúc nãy gã 
mới dựa đầu vào, kế đó anh chàng lại lè lưỡi liếm liếm môi, làm bộ liếc mắt đưa tình với Trác 
Mộc Cường Ba, đoạn giơ ngón tay cái lên. Mấy người chưa ngủ nhìn thấy điệu bộ ấy của Nhạc 
Dương đều không khỏi mỉm cười. Trương Lập ngồi ngay bên cạnh lại càng cười đến không khép 
miệng vào được. Trác Mộc Cường Ba giận dữ trợn trừng mắt lên, sát khí đằng đằng truyền đi tín 
hiệu cảnh cáo, răng nghiến kèn kẹt, môi mấp máy, nét mặt như thể đang nguyên rủa, ý tứ rõ là 
muốn nói: “Hai thằng nhóc các cậu, cần thận đấy! ” 


Nhạc Dương chẳng hề e dè dầu môi về phía đùi gã, Trác Mộc Cường Ba vội cúi đầu xuống. Mẫn 
Mẫn đâu có ngủ, cô đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẻ biểu cảm phong phú trên 
gương mặt gã. Trác Mộc Cường Ba bất giác giật thót mình, cảm giác trên mặt nóng bừng bừng. 
Còn Nhạc Dương thì há miệng cười nghiêng cười ngả, động tác hết sức khoa trương, nhưng lại 
không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. 


Vừa thấy Mẫn Mẫn đang nhìn mình, Trác Mộc Cường Ba liền ngồi ngay ngắn dậy. Kế đó con 
thuyền nhỏ lại tròng trành một chặp, Lữ Cánh Nam cơ hồ cũng đã tỉnh giấc. Sắc mặt Nhạc 
Dương và Trương Lập tức thì trở nên nghiêm túc vô cùng, tựa như cả hai cũng chỉ vừa ngủ dậu 
thôi vậu. 


Lữ Cánh Nam cũng như không biết có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói: “Thật ngại quá, không 
ngờ tôi cũng thiếp đi mất. Tôi ngủ được bao lâu rồi? ” 


Nhạc Dương đáp: “Theo tính toán của pháp sư Tháp Tây, chúng ta đã ở dưới vùng biển ngầm 
này được ba mươi tám canh giờ rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba thầm chấn động trong lòng, ba mươi tám canh giờ, tức là bảy mươi sáu 
tiếng đồng hồ. Bảy mươi sáu tiếng đồng hồ này đã trải qua như thế nào chứ, thời gian được tính 
từ lúc bọn gã gặp phải lực thủy triều đáng sợ như thể sóng thần ập đến đó, kế đó cả bọn đều 
phải liều mạng đua tốc độ với con sóng, khó nhọc tiến lên trong bóng đêm mịt mùng không thời 
gian, không cả phương hướng này. Cho đến thời điểm nàu, bọn gã đã trải qua sáu lần nước triều 
dâng đáng sợ. Trên con sóng cuồn cuộn, Nghiêm Dũng, Trương Kiện đã lần lượt trầm mình nơi 
đáy nước; đến canh giờ thứ hai mươi ba, bọn gã đã ăn hết sạch chút thức ăn cuối cùng; sau canh 
giờ thứ ba mươi, cả bọn đã không còn sức để khua mái chèo nữa; ở vùng biển ngầm sâu dưới 
lòng đất tối tăm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, những người trên con thuyền nhỏ đành 
ngồi vâu lại với nhau để giữ ấm. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì 
sự sống, nhưng tất cả những người tỉnh táo đều cố nhịn cảm giác đau quặn trong dạ dày, gắng 
dựa vào nước ngọt dưới biển để cảm cự... Trên thuyền, vẫn còn hai người nằm thiêm thiếp, họ 


Trang 1.573/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cần những ống thuốc đó hơn nhiều. 
Niềm vui trong khổ đau 


Trôi lênh đênh trong bóng tối. Tuy dòng nước biển không đẩy ngược họ trở về nữa, nhưng 
không ai biết được, rốt cuộc họ đang trôi đi đâu về đâu, bao giờ thì tới điểm cuối của cuộc hành 
trình nàu. Hỏi nhỏ, Trác Mộc Cường Ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến thân thể 
con người như cạm bẫu, mãnh thú, súng ống là vô cùng đáng sợ; về sau gã mới dẫn dần hiểu 
được, sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mãnh thú và gậy gộc, súng ống gấp bội phần, 
đồng thời nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể 
chịu đựng; còn đến lúc này đây, Trác Mộc Cường Ba đang dần lĩnh ngộ được những gì cha gã 
từng dạy: “Con người, không hề sợ mãnh thú thượng cổ, hay âm mưu bội phản, thậm chí còn 
không sợ cả nỗi đau và chết chóc. Thứ con người thực sự hãi sợ nhất, chính là không biết, khi 
không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, đó mới là lúc trong lòng 
con người cảm thấy sợ hãi. ” 


Trác Mộc Cường Ba cũng giống như những người khác, hai tay ủ rũ gác lên đầu gối, ánh mắt 
thẫn thờ nhìn khoảng trống ở giữa vòng quây của mọi người. Thì ra bóng đêm đáng sợ đến 
nhường ấy, trong vùng tối mênh mang này, người ta vĩnh viễn không thể nào biết được khoảnh 
khắc tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ ngồi quây lại với nhau trên 
con thuyền nhỏ. Đây là một nhà ngục không hề có canh phòng, chỉ có Tử thần đến thị sát theo 
thời gian quy định, mỗi lần lại lấy đi một sinh mệnh, thậm chí còn không cho những người còn 
lại có thời gian để mà đau đớn. Đây là U Minh hà, dòng sông chỉ dành cho những bóng u linh, 
không phải bậc dũng sĩ chân chính thì không thể có dũng khí để bước chân vào. Trác Mộc 
Cường Ba không nén nổi ý nghĩ, nếu không có những đồng đội này, nếu mọi người không gắng 
sức chống đỡ cho nhau, liệu gã có thể cảm cự được trong môi trường tăm tối nàu mấy nỗi, chỉ e 
sớm đã ngã xuống từ lâu rồi. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, càng rơi vào bước đường cùng, tinh 
thần ú chí của con người càng có tính chất quuết định đối với tỉ lệ sinh tôn, không thể để mọi 
người tiếp tục lặng lẽ chờ đợi cái chết như vậy được. Ngoài hai vị Mật tu giả là pháp sư Á La và 
pháp sư Tháp Tây, trong đám bọn họ không một ai có thể sống lâu trong hoàn cảnh lặng im 
phăng phắc như thế này được. 


Lặng lẽ cầm cự, trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc, bọn họ đang trải qua một hành trình 
dài hoàn toàn cách biệt với thế gian. Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giâu, không biết đã được 
bao nhiêu lâu. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi: “Trương Lập, cậu vẫn còn sống 
đấu chứ? ” 


“Ùm! ” Ngọn đèn trên đầu Trương Lập đung đưa lắc lư một chặp, quầng sáng cơ hồ rạng hơn 
một chút. 


“Chắc chắn chứ? ” 

Trương Lập thoáng ngần ngừ, đoạn nói: “Đợi chút, để tôi xác nhận lại đã.” 
Giây lát sau, Nhạc Dương kêu “ối” lên một tiếng, nói: “Sao anh cắn tôi? ” 
Chỉ nghe Trương Lập hỏi: “Đau không? ” 


“Dở hơi à, tôi cắn anh một cái xem có đau không nhé? ” 


Trang 1.574/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba: “Báo cáo Cường Ba thiếu gia, đã xác nhận, 
tôi vẫn sống.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tốt lắm, kể câu chuyện cười đi.” 


^s 1 


Nhạc Dương tiếp lời: “Phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi.” Dứt lời, anh chàng 
cầm bình nước lên đổ ừng ực vào miệng. 


“Cũng được thôi.” Trương Lập nói: “Tôi sẽ kể chuyện đợi tàu hỏa. Chuyện kể rằng, một hôm 
nọ, có một cô gọi điện đến bộ phận quản lú đường sắt phàn nàn, nói mỗi khi có tàu hỏa chạu 
qua, là nhà cô ta như là có động đất vậy, không thể nào sống nổi nữa. Bộ phận quản lý đường 
sắt nghe xong, thấy làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế, bèn phái công nhân duy tu bảo 
dưỡng đến nhà họ xem thử. Tay công nhân ấy là một anh chàng trẻ tuổi, mới vào nghề chưa 
được bao lâu, mặt mũi thì, thì giống giống như thằng nhóc Nhạc Dương nhà chúng ta ấy, thô thô 
lễ lỗ.” 


Nhạc Dương bất mãn kêu lên: “Anh muốn ăn đòn phải không? ” 


Trương Lập nói: “Đừng có đánh trống lảng, nghe tôi kể tiếp đây. Sau đó, anh chàng kia vào đến 
phòng ngủ nhà ấy, vừa khéo có một đoàn tàu hỏa chạy qua, lúc ấu đang ở ngoài cửa, anh ta còn 
chưa thấy gì. Sau đó vào trong phòng, Nhạc Dương... à, không phải, anh chàng công nhân, liền 
nói với cô kia, vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất đâu. Cô kia bèn nói với 
anh, bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá, cảm giác chấn động nhỏ, nhưng bên trong là kết cấu 
gỗ, chấn động rất mạnh, đặc biệt là cái giường kia kìa, tàu hỏa chạy qua là như muốn rời ra luôn 
vậu, không thể nào ngủ được, không tin thì cậu cứ thử mà xem. Anh chàng liền định nằm lên 
giường thử thật, cô kia liền mắng, áo ngoài của cậu bẩn thế, định làm bản giường của tôi chắc? 
Anh chàng cũng thật lanh lợi, liền cởi áo ngoài ra nằm lên giường. Lúc ấy, cô chủ nhà lại bảo đi 
pha trà, rồi vào phòng trong, anh chàng kia cứ đợi trên giường, đợi mãi, đợi mãi, chưa thấy tàu 
hỏa đâu, cửa phòng đã đột nhiên bị người ta đá tung ra, chỉ thấu một người đàn ông cao to 
trông như Arnold Schwarzenegger tay xách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa, vừa bước vào đã 
nhìn chằm chằm anh chàng nằm trên giường, đoạn hỏi, mày làm gì trên giường nhà tao thế! 
Anh chàng kia bèn thế thọt trả lời, tôi, tôi đang đợi tàu hỏa, cậu có tin không? Ha ha... ha ha...” 


Trương Lập tự cười khan hai tiếng, chợt phát hiện ra người nghe chẳng ai cười, bèn ngượng 
ngập gãi gãi đầu. Lúc này Nhạc Dương mới cười cười bảo: “Thất bại rồi phải không? Câu 
chuyện cũ mèm này thì làm sao khiến người ta cười được chứ, kể lại, kể lại đi.” 


Trương Lập nói: “Xem ra mọi người chẳng khoái kiểu chuyện cười nàu lắm nhỉ. Được thôi, để 
tôi kể chuyện khác, vừa xếch xì vừa bạo lực luôn nhé. Một thằng bé bốn tuổi hôn con bé ba tuổi, 
con bé liền nói: anh hôn em thì phải có trách nhiệm với em đấy nhé. Thằng bé liền ra vẻ chín 
chắn vỗ vỗ vai con bé, mỉm cười nói: em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con một hai tuổi nữa 
đâu! ” 


Kể xong, Trương Lập đợi phản ứng của mọi người, vẫn chẳng có ai cười cả, chỉ mỗi Mẫn Mẫn 
và Nhạc Dương là cố gượng gạo cười một hai tiếng lấy lệ, cả Trác Mộc Cường Ba cũng hờ hững 
như không. Đội trưởng Hồ Dương tỏ vẻ coi thường nói: “Thế mà cũng gọi là vừa xếch xì vừa 
bạo lực à? Cậu định dễ trẻ con chắc? ” 


Nhạc Dương liếc sang nhìn Lữ Cánh Nam đang nhắm mắt ngủ một chút, vội vàng thì thầm lên 


Trang 1.575/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiếng nói thay Trương Lập: “Đội trưởng Hồ, không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu, anh 
không thấy giáo quan đang ngồi chỗ nào đấy hả? Chẳng may kinh động đến lão nhân gia người, 
chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy, có phải xếch xì hay không thì tôi 
chưa dám khẳng định, nhưng bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấu bộ 
mặt này của Trương Lập cũng tạm coi được đấy chứ, lỡ bị giáo quan “bụp” cho mấy phát thì 
sao... chắc anh cũng không mong lúc đến Shangri-la, cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ 
chạy mất tăm đấy chứ? ” 


“Cậu nói gì hả? ” Trương Lập vung nắm đấm, kêu lên. Đúng lúc ấy, Lữ Cánh Nam chợt mở 
bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một kẻ liên tục rung rung cổ 
áo, thấp giọng lầm bảầm: “Nóng quá, nóng quá.” 


“Khụ khụ... ha...” Đột nhiên có người ho lên, rồi lại bật cười một tiếng, nhưng không phải 
những người đang ngồi quâu ở đâu. Âm thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền, thì ra là Mạnh Hạo 
Nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặc trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương vội hét lên: 
“Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả? ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng giật thót mình, Mạnh Hạo Nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào 
trạng thái ngủ đông, lẽ ra phải đang say giấc mới phải, anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Đường 
Mẫn vội hỏi: “Anh tỉnh được bao lâu rồi? ” 


Mạnh Hạo Nhiên đáp: “Tôi cũng không biết nữa. Ừm, chắc cũng được một lúc rồi đấu. Khu, 
khụ... thần trí tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét, khụ khụ khụ... sau rồi 
hình như bị ngã xuống nước, nước ở đây lạnh thật đấu. Khu khụ... ” 


Trác Mộc Cường Ba cuống lên: “Cậu đừng nói nữa, phổi cậu bị tích nước, chúng tôi vẫn đang 
nghĩ cách trị liệu cho cậu đâu.” 


Mạnh Hạo Nhiên nói: “Tôi... khụ... tôi biết mình chứ... không... không cần lo lắng... tôi...” 

Trác Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, pháp sư Tháp Tây, trong lòng 
hiểu rõ, lúc này đây, anh chàng nhà thơ nhìn vẻ ngoài như thể gió thổi cũng bay này chỉ có thể 
dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở, mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự vùng vẫu, mỗi 
lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp mười lần người bình thường, trái tim anh đang 
gắng đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng. 


Còn Nhạc Dương lại nghĩ, anh chàng thi nhân này đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn 
không phát ra tiếng động gì, lẽ nào anh ta muốn cứ thế lẳng lặng ra đi, không làm kinh động 
đến bất cứ ai hay sao? Đôi bàn tay băng lạnh run lên bản bật ấy, đang viết nên cho chính anh 
những áng thơ như thế nào đây? 


Đường Mẫn lấy ống nghe ra, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã vếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn 
không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng phải 
đến lúc thực sự không thể gắng gượng cảm cự được nữa, mới phát ra âm thanh ấy. Thân thể 
anh giờ đâu có thể nói chỉ còn lại một hơi thở mong manh như đường tơ, có thể rũ áo ra đi bất 
cứ lúc nào. 


Đường Mẫn vừa lục tìm trong bao đựng đồ v tế vừa nói: “Anh nằm vên bất động, đừng nói gì, 
chúng ta sẽ có cách mà, L-scopolamine, L-scopolamine đâu rồi nhỉ? ” 


Trang 1.576/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mạnh Hạo Nhiên phun ra một búng máu, vùng lên nói: “Đừng lãng phí nữa, tôi hiểu mà, cứ kéo 
dài thế này phỏng ích gì chứ, cô muốn tôi thêm đau đớn sao? Thực ra, tôi không hề khó chịu, 
không hề khó chịu một chút nào cả đâu.” Khí bị nghẽn lại trong ngực, khiến mỗi lần nói một 
câu, lồng ngực Mạnh Hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng mấy chục lần. Kỳ thực, tuy nói rằng 
trên thuyền không có đầy đủ thiết bị y tế, nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm 
bình thường không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều hoàn cảnh đến thế này thì cũng chỉ đành bó 
tau mà thôi. 


“Bầu trời... không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua... thế nhưng, tôi kiêu ngạo, bởi tôi đã từng 
bay lượn! ” Mạnh Hạo Nhiên dùng thơ Tagor để đánh một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. 
Anh bỗng cảm thấu hơi thở thông suốt hẳn, không khí hít vào lồng ngực chẳng ngờ lại thanh tân 
đến thế, khiến người ta dễ chịu đến thế, thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ như chiếc lông lơ lửng giữa 
không trung. Trong bóng tối, hiện lên vô số điểm sáng lấp lánh, anh liền khó nhọc vươn tay ra, 
“Ánh sao hìa, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi...” Anh thở dài một tiếng u uất, cảm giác thân thể 
đã theo ánh sao đó đi xa dân. 


Những người còn lại trên thuyền đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng Mạnh Hạo Nhiên chỉ 
tau. Kù tích, thường thường xảy ra trong một chớp mắt, trên đỉnh vòm khổng lồ của vùng biển 
ngầm ấu đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chớp nháy, tuy rằng hết sức yếu ớt, nếu không 
phải đã tắt đèn pha đi, chưa chắc gì họ đã phát hiện ra được thứ ánh sáng mong manh đó. “Ánh 
sáng gì vậy nhỉ? Có thật là ánh sao không? ” Nhạc Dương ngờ vực hỏi. 


Đợi mọi người quay đầu lại, Mạnh Hạo Nhiên đã ra đi, trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười, 
trông thật dịu dàng, bình yên dưới ánh đèn. Đội trưởng Hồ Dương thất thanh kêu lên: “Hạo 
Nhiên...” 


Lại một ngôi sao nữa rơi xuống, hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước, hòa vào ánh sao 
trên đỉnh vòm, không sao phân biệt được, ngôi sao nào là Mạnh Hạo Nhiên, ngôi sao nào là 
Nghiêm Dũng nữa... 


Sau khi lặng lẽ tiễn đưa Mạnh Hạo Nhiên, Trác Mộc Cường Ba cầm ống nhòm lên, quay sang 
nhắc Trương Lập: “Bật đèn pha lên.” 


Nhờ cột ánh sáng của ngọn đèn pha, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc đã nhìn thấu, đó là thứ gì? 
Những thứ trông như giọt nước, lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái vòm, ánh sáng 
yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy, chính là do phần dưới của chúng phát ra. Một cơn gió thổi qua, những 
thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa lắt lẻo, sáng lấp lánh, khiến Trác Mộc Cường Ba tin rằng, 
đó chính là những giọt nước. Thế nhưng, độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến 
hơn mét, giống một loại dịch thể có độ dính; còn nữa, thứ ánh sáng huỳnh quang vếu ớt đó là 
như thế nào, gã cũng không thể giải thích được. Trác Mộc Cường Ba xem xong, liền đưa ống 
nhòm cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vừa xem đã kêu toáng lên: “Đây là cái gì thế? Trông cứ 
như nước mũi ấy, muốn rơi xuống rồi mà lại không rơi, treo đung đưa thành một chuỗi rõ là 
dài.” Kế đó, Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. 


Mấy người đều đã xem qua, khi ống nhòm đến tau Sean, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc: “Ô, tôi 
nghĩ ra rồi, đó là sinh vật đấy! ” 


“Sinh vật? ” 


Trang 1.577/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean gật đầu: “Ứm, không sai. Đây là loài sinh vật sống ở nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực 
thấp hoặc cực cao, vốn không thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác, gọi là 
sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống với loại vi khuẩn tên là Codala, nghe nói loại vi khuẩn nàu 
trong những hoàn cảnh khắc nhiệt nhất vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông 
xuống như giọt nước mũi kia cứ mỗi hai mươi bốn tiếng đồng hồ là lại thêm hai đến ba centimet 
đấu. Chỉ có điều, thứ ánh sáng ấu rất kỳ quái, lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng 
sinh vật? ” 


Nhạc Dương trầm tư chốc lát, đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay Sean, quan sát kỹ lại một lần 
nữa, rồi nói: “Không phải đâu, đó không phải ánh sáng của vi khuẩn phát ra, là sinh vật, tôi nhìn 
thấy rồi! Là một loại côn trùng bay nhỏ! Ở bên ngoài đám nước mũi ấu, có bám một đống côn 
trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết rồi. Vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy đám 
nước mũi nhầy nhầu, nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra. Mọi người nhìn xem, chúng 
đang động đậy kia kìa, giống như là đom đóm ấy, nhưng nhỏ hơn nhiều! ” 


Quả nhiên, những đốm sáng cực mong manh ấy di động, tựa như đang tiến dần về phía vòng 
ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên vách đá, có điều, ánh sáng đèn pha quá mạnh, những điểm 
sáng kia vừa đến gần là liền biến mất luôn, Nhạc Dương giơ ống nhòm lên nói tiếp: “Cái thứ 
giống nước mũi thòng lòng kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến chẳng khác nào bức rèm ấy nhỉ, 
lũ côn trùng ấn náu bên trong hình như rất an toàn thì phải.” 

Sean lập tức nói: “Đây là quan hệ cộng sinh, giống như quan hệ giữa cá mặt hề với sứa san hô 
vậy, chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhầy dính giống như nước mũi hòng tránh 
sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn, còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để lũ 
vi khuẩn phân giải.” 


Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Còn lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn gì? ” 


Sean ngần ngừ đáp: “Trong nước hoặc giữa các khe nứt trên vách đá có lẽ có vi sinh vật nào đó 
khác nữa. ” 


Nhạc Dương đột nhiên kích động đứng vọt lên, nói: “Nếu có vi sinh vật khác nữa...” Anh chưa 
nói hết câu, nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu Ú, có nước, có vi sinh vật khác, thì có 
thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, 
vậy thì chuỗi thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện, ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong 
không gian này, cứ vậy chắc sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ nhét vào dạ dày! Tuy đã ra 
đi, nhưng trước khi lên đường, Mạnh Hạo Nhiên không ngờ vẫn chỉ ra cho những người còn lại 
một con đường hụ vọng. Có sinh vật xuất hiện, không chỉ giải quyết được vấn đề đói khát của 
họ, mà quan trọng hơn, theo dấu của những sinh vật ấu, thẳng tiến về phía nơi có nhiều sinh vật 
hơn, bọn họ sẽ tìm được tuyến đường chính xác, không còn là lênh đênh trôi nổi không đích 
đến trong bóng tối mịt mùng nữa. Nhất định họ có thể ra khỏi đây! Không cần thiết bị laser, 
không cần la bàn hay kim chỉ nam, bọn họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong 
bóng tối vĩnh cửu! 


Nhạc Dương lầm bẩm: “Nói như vậy, thì lúc anh Dũng trầm xác dưới nước, thứ tôi nhìn thấu 
không phải là ảo giác, thực sự có sinh vật ở chốn tăm tối này! ” 


Sean mừng rỡ reo lên: “Ït nhất cũng không bị đói nữa rồi.” 


Trang 1.578/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nói: “Nhưng mà, dù ở dưới nước có sinh vật, chỗ này tối tăm như thế, cả đèn pha 
chiếu xuống cũng chẳng được bao xa, nhìn chẳng thấy gì, làm sao mà bắt được chúng đây? ” 


Sean nói: “Tôi nghĩ các sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng, chúng ta 
có thể dùng nguồn sáng làm mồi câu, xem thử coi có thành công không.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Ánh sáng? Những sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không 
phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi hay sao? ” Sean lắc đầu nói: “Tôi hiểu ý anh, đó là 
những sinh vật sống thời gian dài ở nơi tuyệt đối tăm tối, trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm 
ứng ánh sáng, giống như lũ tôm mù, kỳ giông mù vậy. Nhưng mà anh Hồ này, anh quên mất 
rằng, đây là biển chứ không phải ở trong hang động nữa rồi, hoàn cảnh ở đâu, có lẽ giống với 
đáu biển sâu tăm tối hơn. Ở dưới đáu biển, sinh vật không hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận 
ánh sáng, ngược lại, có rất nhiều sinh vật sống dưới đáy nước còn lợi dụng ánh sáng để săn bắt 
con mồi, bởi vì, chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng, vẫn còn một chỗ tiếp giáp với 
ánh sáng, đó chính là mặt biển. Còn chúng ta ở đây, cũng có chỗ tiếp giáp với ánh sáng, đó 
chính là đích đến của chúng ta, Shangri-la. Loài côn trùng bay cộng sinh với lũ vi khuẩn cực hạn 
lúc nãu, chẳng phải cũng đã nảy sinh hiệu ứng tụ tập vì ánh đèn pha của chúng ta đó hay sao? 
Vì vậu, tôi cho rằng cách dùng ánh sáng để câu cá vẫn thực hiện được. Chúng ta có thể dùng 
đèn gắn trên đầu hoặc trực tiếp dùng đèn pha làm mồi câu, nếu phát hiện ra có động vật nào 
thích hợp để đánh bắt, thì dùng vũ khí hạ sát. Đây là phương pháp kiếm ăn duy nhất của chúng 
ta lúc nàu đấy, thế nào thì cũng phải thử một lần mới được.” 


Trương Lập vội nói: “Cường Ba thiếu gia, chúng ta câu cá thôi! ” Nói đoạn, anh cuống quýt lục 
tìm dụng cụ trong ba lô. 


Đồ câu dùng ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước đến 
chỗ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấu một điểm sáng, sau đó cứ để mặc cho dập dẻnh theo con 
thuyền nhỏ. Một người chuyên canh xem ánh đèn dưới đáy nước có khác lạ gì không, một người 
khác canh đèn pha, còn những người khác đều cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện bóng đèn dưới 
nước tắt ngóm hoặc thay đổi phương hướng, đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống. Hễ phát hiện ra 
thứ gì nhúc nhích, tất cả sẽ đồng loạt nổ súng. Đây chính là sách lược bắt cá của họ. 


Thời gian trôi đi từng giây, từng phút, dưới nước mãi không có động tĩnh gì, Trương Lập đã bắt 
đầu cuống. 


Sean nói: “Đừng nóng, giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật, còn chưa có quần thể sinh vật 
thích hợp cho chúng ta bắt làm thức ăn. Dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh 
vật, cũng có nghĩa là, chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích. Chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi 
theo dòng chảy này, thêm một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp để 
bắt ăn đấu.” 


Trương Lập nói: “Thế nhưng tôi lo rằng, nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ dù chúng ta có câu 
được cá lên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bắt nó nữa ấu chứt ” 


Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La gân như đồng thanh cất tiếng: “Vẻ điểm này thì các cậu 
không cần lo lắng, nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn, chúng tôi có thể bắt được.” 


Nhắc đến thức ăn, mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu hơn. Trác 
Mộc Cường Ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người, thảy đều ánh lên hung quang dữ 


Trang 1.579/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tợn, trông bọn họ chẳng khác nào lũ sài lang, chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến, họ cũng ăn 
sống nuốt tươi hết sạch chứ chăng chơi. 


Đèn pha lại tắt đi, con thuyền nhỏ tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển. Lúc này, đúng là đã thực sự 
cảm thấu có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt rồi. 


Thú khổng lồ dưới biển sâu 


Tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm, nhưng Nhạc Dương, Trương Lập, 
Đường Mẫn đã hết sạch kiên nhẫn. Càng rối lên, họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập 
dênh theo sóng đã kéo dài lắm rồi, đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn. 


Khi nghe pháp sư Tháp Tây tính toán, lại thêm hai canh giờ nữa đã trôi qua, họ cơ hồ sắp tuyệt 
vọng đến nơi. Nhạc Dương cuối cùng không kiểm chế được nữa, cất tiếng: “Liệu có phải ngọn 
đèn lớn quá, mà ánh sáng lại yếu, có cá nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta không nhìn thấu hau 
không? ” 


Trương Lập cũng nói: “Hay phương pháp này không hiệu quả? Lũ sinh vật ở đây đã mất năng 
lực cảm nhận ánh sáng rồi? Còn chúng ta thì đang uống công vô ích.” 


Sean vẫn nhìn chằm chằm xuống nước, đây là hụ vọng duy nhất của bọn họ, đồng thời anh ta 
cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước mờ đi, Sean 
cảm thấy cánh tay mình bị lôi xuống, vội nói: “Bật đèn pha lên! Có thứ gì đó cắn câu rồi! ” 


Trương Lập vội bật đèn lên, quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng. 
Nhưng... chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực, không hề có gì khác lạ. Anh vội hỏi Sean “Có 
khi nào thứ ấy đã cắn ngọn đèn rồi chạy mất không? ” 


Nhưng lại thấy hai tay Sean đang ra sức kéo sợi dây thừng, một chân đạp vào mạn thuyền, nói: 
“Không thể nào, nó nuốt đèn vào bụng rồi! Con này to đấy, mau đến giúp với, một mình tôi 
không kéo được.” Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Tháp Tây vội chạy tới. 


Quả nhiên, con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi, đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng rõ 
rệt... có thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên! Trương Lập vội cần thận quan sát dưới nước thêm 
lần nữa, ngọn đèn pha quét một đường tròn đường kính khoảng mười mét trên mặt nước, nhưng 
vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kìn kịt, không hề có đường nét của bất cứ sinh vật nào. Anh 
không nén nổi nghi hoặc nói: “Quả thực là không thấy gì mà, Nhạc Dương, cậu đến đâu xem 
nào! ” 


Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận: 
“Chỉ có hai khả năng, thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng rất hỗn loạn, đèn 
pha của chúng ta không theo kịp hành động của nó; khả năng thứ hai chính là... thể hình của 
nó quá lớn, chúng ta chỉ nhìn thấu được một phần thân thể nó thôi, vì vậu có quan sát thế nào 
cũng chỉ thấu một mảng tối đen! Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút! ” 


Nhạc Dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền, vội nói: “Cường Ba thiếu gia, 
Sean, hai người mau buông tay ra, thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi. Con này lớn quá, chúng ta 
không đối phó được đâu.” 


Sean vẫn kiên trì nói: “Không! Tôi quyết không buông tay, đâu là thức ăn của chúng ta, chúng ta 


Trang 1.580/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có thể bắt được nó mài Nổ súng đi, mau nổ súng, dù nó to thế nào cũng mặc xác đi! Chúng ta 
nhất định sẽ chế phục được nói ” 


Đường Mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét một đường xuống nước. Trương Lập tập trung 
quan sát, kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì, nhưng lực truyền từ sợi dây đột nhiên tăng 
mạnh, kéo cả bọn Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Tháp Tây, 
Sean cùng rời khỏi sàn thuyền, sợi dâu thừng bung khỏi tau. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba ngã ngửa ra thuyền, chỉ thấy sợi dây thừng dài năm chục mét “soạt” 
một tiếng rồi biến mất tăm vào làn nước tối om. Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại. Tuụ 
nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, điều này cũng chứng minh lập luận của Sean đưa ra chính xác, 
nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đâu. Nhưng Nhạc Dương nghĩ 
mãi cũng không sao hiểu nổi, trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng, tại sao lại 
không thu hút lũ sinh vật kia lại gần? 


Bất kể thế nào, lần thất bại nàu cũng không làm mọi người mất nhụt chí, tuy ai nấu đã mệt rã. Ít 
nhất hai ngày rưỡi nay họ chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng dường như không ai nhớ ra, mà vẫn cứ 
gượng chống người dậu, một lần nữa thả mồi câu xuống. Sean nói, lần nàu anh ta sẽ chú ý đến 
thể hình của con vật cắn câu, tuyệt đối không phạm phải sai lầm giống như lần đầu tiên nữa. 


Nhưng rõ ràng lần bắt cá thất bại đã khiến họ bị tiêu hao quá nhiều thể lực, không ai còn hơi sức 
tập trung hết tinh thần chăm chú nhìn xuống mặt nước nữa. Trương Lập giữ đèn pha, Sean 
cuốn dây thừng vào cổ tau, những người khác lăm lăm súng. Tư thế của họ giống hệt nhau, đùi 
áp vào ngực, hai tay ôm gối, đầu gối lên đầu gối. Lữ Cánh Nam từng dạy họ, đây là tư thế gần 
nhất với tư thế của thai nhi nằm trong bụng mẹ, đồng thời cũng là tư thế khiến sự trao đổi chất 
diễn ra chậm nhất trong trạng thái nửa tỉnh táo nửa không. 


Chẳng rõ con thuyền lại trôi đi được bao lâu, Sean đang gật gà gật gù đột nhiên giật mình nói: 
“Có thứ gì cắn câu rồi.” 


Trương Lập vội bật đèn, những người khác lập tức kéo chốt an toàn, chuẩn bị nổ súng, nhưng 
Sean và Trương Lập đã gần như đồng thời kêu lên: “Đừng bắn, nó lớn quá.” 


Sean dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm giác được thể hình của đối phương, còn Trương 
Lập thì nhìn thấy, dưới nước dường như nở bung ra một đóa hướng dương khổng lồ, những cánh 
hoa mềm mại vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả con thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là 
thứ gì! Liên tắt ngay đèn pha. 


Nhạc Dương cầm súng hỏi: “Cái gì thế? ” 
Trương Lập lắp bắp đáp: “Thủy... thủy... thủy quái! ” 


Người trên thuyền đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói chính là chỉ loài động vật thân mềm 
họ Cephalopod như bạch tuộc khổng lồ hoặc cá mực vua. Vòi một con mực vua trưởng thành có 
thể vươn dài đến một hai chục mét, còn bạch tuộc khổng lồ, nghe nói cũng sở hữu thể hình tảm 
mười mấy mét trở lên, so với con thuyền nhỏ này và những người trên thuyền, lũ quái vật nàu 
đúng là hơi quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế nàu. 


Sean đã buông sợi dây trên tay ra, nhưng loài sinh vật khổng lồ vốn phải cư ngụ nơi đáy biển 


sâu kia dường như không hề có ú định bỏ đi. Con thuyền hình rắn phát ra những âm thanh “rột 


Trang 1.581/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


roạt”, có thứ gì đó đang bám mạn thuyền bò lên. 


Xúc tu. Con quái vật khổng lô chẳng rõ là mực hay bạch tuộc kia đã vươn vòi của nó lên thuyền, 
tỏ ra tò mò như một nhà khoa học, định kiểm tra xem bên trong thuyển rắn có gì không. Những 
giác hút trên xúc tu nhu động nhịp nhàng. Mỗi cánh tay xúc tu của con quái vật khiến người ta 
muốn nôn ọe này giống như một con sâu khổng lô, lần dò phương hướng trong không khí. Một 
xúc tu cách Đường Mẫn chưa đầy mét, làm cô căng thẳng chừng như muốn khóc; Trương Lập 
càng đen đủi hơn, anh chàng ngồi ở cuối thuyền phụ trách đèn chiếu, bị một xúc tu rờ lên mặt, 
thậm chí cảm nhận được những hàng giác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má mình như thế nào, 
căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật đến nơi; ai biết được con quái khổng lỗ này có đột nhiên 
quấn lấy mình kéo đi như bắt con gà con hay không. Nhạc Dương ở bên cạnh nắm chặt hai tau, 
cổ vũ Trương Lập: “Cố gắng lên, kiên trì chính là thắng lợi! ” Trương Lập cũng thấy điều này 
qua ánh mắt của anh chàng. 


Ba Tang đung đưa khẩu súng trong tay, ý như muốn hỏi: “Có thể bắn không? ” 


Sean chỉ tau xuống đáy thuyền, khe khẽ nói: “Nó đang ở bên dưới thuyền, có nước ngăn xung 
lực của đạn, hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể, trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể gâu 
thương tích cho nó được đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên kéo cả con 
thuyền này xuống đáy biển đấy.” 


Nhạc Dương nói: “Lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm, nuốt chửng cả bọn 
chúng ta vào bụng thì sao? ” 


Sean nói: “Ít nhất lúc này nó chắc không có ú định làm như thế. Có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì 
đó để cuốn lấu, để cảm thấu thân thiết và dễ chịu theo bản năng sinh vật, giống như hồi nhỏ cậu 
phải ôm búp bê mới ngủ được ấy.” 


Nhạc Dương gắt gỏng: “Ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được! ” 


Sean nói: “Trước tiên xác định nó là thứ gì đã, sau đó hãng tính cách. Mọi người xác nhận lại 
xem, bên cạnh mình có thể nhìn thấu bao nhiêu xúc tu? Cái nào trùng thì đừng tính vào.” 


Đường Mẫn nói: “Bên cạnh tôi có một.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Sau lưng tôi có một.” 

Đội trưởng Hồ Dương nói: “Chỗ tôi hai bên đều có, hai cái. Đếm xúc tu để làm gì chứ? ” 
Pháp sư Á La nói: “Chỗ chúng tôi đâu có bốn cái, tôi, pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam.” 
Sean nói: “Hết rồi à? À, bên cạnh tôi còn một nửa.” 

Nhạc Dương chỉ vào Trương Lập nói: “Đây...” 


Sean gật đầu: “ƯỨm, vậy là chúng ta có thể nhìn thấy chín xúc tu, xem ra con này là mực rồi, có 
lẽ là mực vua khổng lô.” 


Đội trưởng Hồ Dương thắc mắc: “Sao biết được? ” 


Sean giải thích: “Bạch tuộc chỉ có tám chân thôi, còn mực thì có tới mười. ” 


Trang 1.582/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậu giờ phải làm sao? ” Chỉ thấy cái xúc tu kia đã rời 
khỏi má Trương Lập, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta ngửi mà muốn nôn ọe 
mò xuống bờ vai, đầu nhọn luồn vào trong ngực vươn xuống vùng bụng, và còn vươn xuống 
nữa. Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhẫu đó khiến Trương Lập nổi da gà, anh chỉ xúc tu của con mực 
nói: “Con quái nàu, nó có mưu đồ bất chính với tôi đó mài ” 


Nhạc Dương an ủi: “Không sao, nếu nó là giống cái, đã có Cường Ba thiếu gia ở đây, chắc chắn 
anh không bị nguy hiểm gì đâu.” 


Trương Lập trợn tròn mắt lên nói: “Nhưng mà, nó đã vươn xuống rồi đâu này! ” 


Nhạc Dương nói: “Cố nhịn đi chiến hữu của tôi, cách mạng còn chưa thành công, anh nhất định 
phải chuẩn bị sẵn tinh thần hự sinh tất cả.” 


Thân thể Trương Lập run lên dữ dội. Đột nhiên anh nhảy bật lên, chạy xa khỏi chỗ đuôi thuyền, 
giơ súng hét lớn: “Tôi không chịu được nữa rồi! ” 


Ba Tang cũng cầm súng đứng lên: “Ra tay đi! ” 


Sean lúc ấy đã hét lên: “Đừng! ” Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Cần thận! ” Đội trưởng Hồ 
Dương lại nói: “QGượm đãi ” 


Nhạc Dương đang chuyển từ ngồi sang quù, chưa kịp đứng lên, thì sinh vật nhuyễn thể khổng lỏ 
dưới nước dường như đã cảm nhận được nguy hiểm trước một bước, đột nhiên rụt xúc tu lại, 
buông con thuyền nhỏ ra. Người trên thuyền giương súng, nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh 
lặng lạ thường, mấu quả tim cùng đập thình thịch không thôi. 


Kế đó, một luồng xung lực khổng lồ đột nhiên đâu con thuyền của họ đi xa tít. Đội trưởng Hồ 
Dương vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? ” 


Đường Mẫn nói: “Không biết ở đâu bỗng xuất hiện một luồng hải lưu rất lớn, đấu chúng ta ra xa 
rồi.” 


Nhạc Dương nói: “Trương Lập, mau bật đèn lên xem, hình như là lực đấu từ phía sau đấy.” 


Trương Lập bật đèn lên, chỉ thấy trong bóng tối bỗng dưng trồi lên một hòn đảo nhỏ. Chính vật 
thể có thể tích khổng lỏ này đã khiến sóng nước đấy thuyền tiến về phía trước. Hòn đảo thoạt 
nhìn trông như sống lưng của loài động vật nào đó, đen kìn kịt, phần nổi lên mặt nước đại khái 
cũng cỡ bằng thuyền rắn, còn phần bên dưới thì không biết thế nào. “Đó là cái gì thế? ” Cả 
Trương Lập và Nhạc Dương bất giác đều há hốc miệng ra. 


Liên đó nước biển bắn tóe lên, chỉ thấy một sinh vật khổng lỗ màu trắng cũng nổi lên mặt nước, 
quăng những xúc tu dài gần hai chục mét ra quấn lấu sống lưng đen sì kia. Lúc này, Sean mới 
nói: “Cái... cái màu đen kia, chắc... chắc không phải là cá nhà táng đấy chứ? Trời ơi, bọn chúng 
là động vật ở vùng biển sâu, sao... sao lại xuất hiện ở đâu vậy! ” 


Nhạc Dương nói: “Cá nhà táng là vị đại ca nào thế? Lai lịch ra sao? ” 


Sean đáp: “Cá nhà táng cũng là sinh vật sống ở vùng biển sâu, chắc phải dài trên hai chục mét, 
là loài cá ăn thịt. Theo truyền thuyết của các ngư dân, nó và mực vua là đôi oan gia đối đầu, cứ 
hễ giáp mặt là lao vào đánh nhau luôn. Có lẽ vừa nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác cá 


Trang 1.583/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhà táng nên mới cuốn vào như thế.” 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Được rồi, được rồi, mặc kệ chúng nó là cái gì, nhân lúc hai con quái 
vật đang choảng nhau, chúng ta mau rời xa đây thêm chút nữa. Còn chèo thuyền được không? ” 


Trương Lập nói: “Chèo chứ, không chèo được cũng phải chèo, cái con kia, thực là, thực là tởm 
quá đi mất.” 


Con thuyền rắn của họ liền như con chuột lấn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lắng lặng, 
nhè nhẹ, len lén lướt đi như làn khói. Mặt biển lúc này đột nhiên dấu lên những con sóng lớn, 
đấu con thuyền đi thêm một quãng xa nữa. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những 
người trên thuyền đều đang tưởng tượng đó sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế 
nào. 


Mới chèo được một chốc đã chẳng ai còn hơi sức gì nữa. Trương Lập ngồi bệt xuống sàn thuyền 
nói: “Còn... còn câu cá nữa không? Thêm hai lần thế này nữa, tôi... tôi chắc chẳng còn hơi sức 
để mà nói gì nữa đâu.” 


Sean tái mặt nói: “Mọi... mọi người thấy sao? Lũ, lũ sinh vật ở đây thực to lớn quá sức tưởng 
tượng, không thích hợp cho chúng ta săn bắt đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Không sao, nếu đã xuất hiện các loài sinh vật cỡ lớn như vậy, chứng 
tỏ chúng ta cách cửa ra không còn xa nữa. Chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng, nhất 
định có thể tìm được thức ăn thích hợp. Mọi người cố gắng kiên trì, chỉ cần thêm một đoạn 
đường nữa là đến rồi.” 


Lhasa. Merkin nói vào điện thoại di động: “Tổ chức không có động tác gì, cũng có nghĩa là, tên 
Sean đó muốn hành động đơn độc. Tuy rằng hắn đã trà trộn thành công vào đó, nhưng với sức 
của một tên Thao thú sư như hắn thì làm được gì chứ, tôi không thấy hắn có gì tốt cả.” 


Soares nói: “Điều khiến tôi lo không phải là hắn, mà là phía tổ chức đã có hành động, nhưng 
chúng ta không phát giác ra được đấy thôi.” 


Merkin lắc đầu: “Không thể nào, với tác phong làm việc trước nay của tổ chức, nếu họ đã nhận 
định hành động lần này là cần thiết, thì nhất định phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ nhóm 
của chúng ta đã gần như tê liệt, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn được coi là người trong tổ 
chức, dù thế nào cũng phải nghe được phong thanh gì đó mới đúng.” 


Soares nói: “Còn chuyện ở Chechnva thì sao? Dù thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ 
xảy ra được, phải không? ” 


Merkin nói: “Amer đã nói rồi, đó là do Shakurov muốn các thế lực đó liên kết lại cùng tìm kiếm, 
không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau rồi thành ra như vậy. Kỳ thực, kẻ nào có đầu 
óc một chút chỉ cần suy nghĩ là biết ngay, mấy thế lực đó vốn không thể nào liên kết lại được, 
vậu mà Shakurov còn dám tụ tập chúng lại một chỗ, thế thì có khác nào chui vào kho thuốc 
súng đâu cơ chứ? ” 


Soares lại nói: “Cafu đích thân nói với anh à? ” 


Merkin đáp: “Max mang tin về.” Không thấy Soares đáp lời, Merkin lại cười cười nói: “Tôi biết, 


Trang 1.584/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Max là thằng hẹp hòi, hắn đã từng bất mãn với anh, đương nhiên là tôi không hoàn toàn tin 
hắn, xét cho cùng thì hắn cũng không có thứ trải nghiệm đồng sinh cộng tử nhiều lần như chúng 
ta. Chúng ta mới là những người cộng tác tốt nhất mà.” 


Soares thầm cười khẩy trong lòng: “Merkin à Merkin, anh vốn chẳng tin kẻ nào hết, thế sao anh 
không kể chuyện anh và Cafu lên núi tuyết với tôi chứ? Hừ, thằng Max đó, nói không chừng còn 
đáng tin hơn anh nhiều đấy.” 


Lúc nàu, Max chợt chạy hồng hộc vào phòng nói: “Ông chủ, ông chủ, có tin của bọn chúng rồi. ” 
Merkin đứng phắt dậy: “Điều tra được gì hả? ” 


Max đáp: “Quả nhiên chúng đã xuất phát rồi! Hạng mục huấn luyện cuối cùng của bọn chúng là 
đi bè cao su trên sông (rafting). Bọn chúng tập luyện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, sau đó liền 
biến mất, cũng từ lúc đó, người của chúng ta không gửi tin về nữa.” 


Merkin trầm ngâm: “Đi thuyền trên sông...” 


Soares lớn tiếng nói: “Có lầm không vậy? Max, nguồn tin của mày có chuẩn xác không? Đang 
yên đang lành, huấn luyện đi bè trên sông làm quái gì, bọn chúng lẽ ra phải leo núi tuyết mới 
đúng chứ.” 


Max lấy làm sợ hãi nói: “Không, không lầm đâu. Bọn chúng mua về rất nhiều thuyền, bè cao su, 
còn có cả các thiết bị lặn nữa. Sau đó xuất phát đến sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Tôi, tôi cũng không 
biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, nhưng mà...” 


Merkin ngắt lời: “Được rồi, Max, mày làm tốt lắm, xem ra, chúng ta cũng phải đi một chuyến 
TÔI 


Soares ngạc nhiên: “Ben, anh nói gì vậu? Rốt cuộc là thế nào? ” 


Merkin cười cười đáp: “Xem ra không sai rồi, bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa 
có ai từng đi...” Y thở dài một tiếng, nói: “Theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai 
con đường dẫn đến Shangri-la, một con đường đi qua núi thần thánh khiết, còn một con đường 
nữa, thì đi qua dòng U Minh hà tăm tối. Trong sách cổ có ghi chép, Bạc Ba La thần miếu nằm ở 
phía bên kia dòng U Minh hà ấy, nhưng con đường đó, xưa nay vốn không thể tìm được trong 
bất cứ tấm bản đồ nào cả.” 

Soares dường như không dám tin vào đôi tai mình nữa: “Sao... sao anh biết? Chưa bao giờ anh 
nói chuyện này cả.” 


Merkin chau mày, nói: “Tôi, tôi chưa nói chuyện này à? Ồ, anh xem đấy, tôi cứ tưởng anh biết 
rồi cơ. Anh còn nhớ lần chúng ta tham gia đấu giá không? Chính là lần mà tôi tìm anh ấy, lần 
mà cuối cùng tôi thất bại ấu. Tôi từng nói với anh, đó là quuển trục thuộc về một vương triều cổ 
đại ở Tâu Tạng, bên trên có chữ viết bằng bột vàng, đó là kinh quyền Cổ Cách, anh còn nhớ 
không? ” 


Soares nói: “Iất nhiên, làm sao tôi không nhớ chứ, chính vì vật ấy mà chúng ta mới đến Trung 
Quốc.” 


Merkin lại nói: “Đúng thế, vậy thì nhất định anh vẫn còn nhớ, tôi từng nói với anh, quyển trục 


Trang 1.585/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đó không hoàn chỉnh chứ? Còn nhớ không? ” 
Soares lầm bẩm: “Lẽ nào... lẽ nào...” 


Merkin đáp: “Không sai, một nửa còn lại đang ở trong tay tôi, đó là vật của tổ tiên truyền lại, có 
ghi chép rất tường tận rằng, có hai con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Con đường ởi qua 
núi thần tuy gian khổ, nhưng chỉ cần có lòng kiển thành hướng đến, thế nào cũng sẽ tìm được 
lối vào; còn con đường qua dòng sông U Minh, là con đường chết, con đường mà những cổ 
nhân từ nghìn năm trước sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng nữa. Tôi thực không dám 
tin, không ngờ bọn chúng lại tìm được con đường đó. Tuy rằng không biết chúng làm bằng cách 
nào, nhưng rõ ràng là chúng đã làm được, xem ra đây chính là phát hiện lớn của bọn chúng rồi.” 


Soares nói: “Thế nhưng chúng ta không có bất cứ tài liệu nào về con đường đó, giờ phải tính 
sao đây? ” 


Merkin cười cười nói: “Không cần nôn nóng, chúng ta cần phải nhẫn nại, tiếp tục chờ đợi, nếu 
bọn chúng đến được nơi an toàn, người của chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị phát xạ tia laser, vệ tinh 
của bọn Mỹ sẽ thay chúng ta tìm ra bọn chúng. Max, mày làm tốt lắm, tao không thể không 
khen thưởng mày được. Gọi bọn Tâu Mễ, bảo bọn chúng chuẩn bị tập hợp ở Tây Tạng.” Nói 
đoạn, y lại cười cười bảo Soares: “Anh thấu đấy, mấy chuyện nguy hiểm đó cứ để bọn chúng 
làm, chúng ta ở nhà đợi tin tức là được rồi.” 


Hụ vọng cuối cùng 


“Cha ơi, nói như cha, tín ngưỡng tôn giáo là một chuyện chỉ có mặt tốt mà không có điểm xấu 
gì hay sao? Vậy còn Thánh chiến thì sao? Vì tín ngưỡng mà phát động chiến tranh cũng là 
chuyện tốt hay sao? Con đã gặp những người có tín ngưỡng, vì tín ngưỡng điên cuồng của mình 
mà họ có thể làm ra những chuyện người bình thường tuyệt đối không dám thực hiện.” 


“Cường Ba, con ta, rõ ràng nhận biết của con về tôn giáo mới chỉ ở bề ngoài, vẫn còn nông cạn 
lắm, ta không biết đâu có phải một nguyên nhân khiến con chán ghét tôn giáo hay không. Tôn 
giáo chỉ là công cụ, bản thân nó chẳng có gì sai cả, chẳng có giáo lý nào dạy người ta tin theo tà 
ác cả, giống như con dao làm bếp vậy thôi, ở trong tau người đầu bếp, nó có thể làm ra những 
món ăn tuyệt diệu, còn trong tay lũ hung đồ, nó lại trở thành công cụ tạo ra máu tanh ghê rợn, 
nhưng bản thân con dao bếp ấy, nó tồn tại vì nhu cầu của con người. Còn những tín đồ mà con 
vừa nói đến, ta tin chắc rằng những sai lầm bọn họ phạm phải vì tín ngưỡng của mình cũng có 
những hạn chế nhất định, hạn chế này đến từ nỗi bất an ở sâu thắm trong nội tâm họ. Trên 
thực tế, những người không hề có tín ngưỡng mới thực sự đáng sợ nhất. Sau rồi con sẽ hiểu, 
những kẻ giết người chỉ là để giết người, không hề có bất cứ nguyên nhân nào, bọn chúng trụ 
lạc, là bởi chúng đã mất đi chút nhân tính cuối cùng. Nếu một người đã mất đi tín ngưỡng, vậu 
thì, cuộc sống cũng không còn gì ước thúc với kẻ ấy nữa, y không còn gì để mà khiếp sợ, thậm 
chí có thể làm những chuyện còn đáng sợ hơn bản năng động vật gấp bội phần. Những kẻ như 
thế, không gì không dám làm, dù là chuyện tàn nhẫn tới đâu, đối với chúng cũng chẳng là gì cả.” 


“Không tôn giáo nào lại dạy con người ta phạm sai lắm, mà chỉ giúp những người mắc lỗi lắm 


giảm nhẹ đi cảm giác phạm tội trong lòng mà thôi. 


“Con không có tín ngưỡng.” 


Trang 1.586/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Thật sao? Vậy thì ta hỏi con, lúc nói dối, con có cảm thấy áy náu hổ thẹn không? ” 
“Chuyện đó, đương nhiên rồi.” 


“Lúc con làm chuyện gì đó, liệu có suụ nghĩ trước xem việc ấy liệu có thể làm được hay không? 


bˆ 


“Không.” 

“Vậy thì lúc con làm chuyện đó, con có tin rằng mình có thể thành công không? ” 
- 

“Lúc con làm chuyện đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì, thì sẽ nhất định thành 
công hay không? ” 

"Cũh có... 

“Con thật sự có chứ? Chắc chắn không? ” 

“Đúng vậy, con có! Con chắc chắn! ” 

“Con thấy đấu, con trai, đâu, chính là tín ngưỡng.” 

“Con có... tín ngưỡng? ” 

“Đúng vậy, trừ ma quỷ ra, mỗi một người, đều có tín ngưỡng của riêng mình.” 
“Con có tín ngưỡng. ” 


Trác Mộc Cường Ba mở mắt, gã không hiểu rốt cuộc là thế nào, trong không gian bít bùng, tối 
tăm, lạnh lẽo này, lại phải cố cầm cự với cơn đói, không ngờ gã lại mơ hồ thiếp đi một lần nữa. 
Bầu không vẫn đen như mực, cả đèn gắn trên đầu cũng hết điện mà tắt ngúm. Trong bóng tối, 
chẳng ai nhìn thấy ai, Trác Mộc Cường Ba chỉ biết Mẫn Mẫn đang gối lên đùi mình. Đêm dài 
này, tựa hồ không bao giờ có thể tỉnh lại, chỉ có cảm giác quặn thắt nơi bụng nhắc nhở Trác 
Mộc Cường Ba rằng, gã vẫn đang lần quần nơi rìa chốn địa ngục. Tự hỏi mình, còn sống không? 
Còn, vẫn sống. Vẫn còn sống, thì cũng phải làm chuyện gì đó. 


Gã vừa nhúc nhích, Mẫn Mẫn liền thấp giọng hỏi: “Anh, anh tỉnh rồi à? ” 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Tết nhất đừng nên nói chuyện, thả lỏng người, tất cả rồi sẽ qua thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba cẩn thận nâng đầu Mẫn Mẫn lên đặt xuống sàn thuyền, đoạn khó nhọc trở 
mình, lúc này mạn thuyền cao hơn một mét đối với gã cũng trở thành chướng ngại khó mà vượt 
qua nổi. Gã nằm rạp xuống, thực sự không còn chút sức lực nào để nâng người dậu, vả lại, đứng 
lên thì phỏng tác dụng gì chứ? Đứng lên thì vẫn là bóng đêm, bóng đêm mênh mông bủa vây lấu 
bọn họ, bóng đêm mịt mùng nhắc nhở bọn họ, nơi này là U Minh hà, cái chết mới chính là chúa 
tế duy nhất ở chốn đâu. 


“Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương, Sean...” Trác Mộc Cường Ba lại gọi tên mọi 
người lần nữa, để xác nhận họ vẫn còn sống. Trong bóng tối vẳng lại tiếng rên rỉ khe khẽ, đó là 
hồi đáp của những người được điểm danh, bọn họ cũng không muốn lãng phí sức lực, hoặc giả 


Trang 1.587/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng chẳng còn sức đâu mà trả lời thành tiếng được nữa. Trác Mộc Cường Ba gọi mấy cái tên 
đó xong cũng dừng lại, một là gã biết tiếng mình không truyền được xa nữa, hai là gã cũng tin 
chắc mấy người còn lại nhất định vẫn còn sống, thậm chí tình trạng còn tốt hơn gã nhiều. Chỉ 
là... dù lúc này tình trạng thân thể có ra sao, thì tiếp theo đây sẽ như thế nào chứ? Không có 
thức ăn, không có phương hướng, không có ánh sáng, cả một đám người nàu chẳng qua chỉ 
đang trôi nổi dập dênh trên biển ngầm, đợi chờ cái chết mà thôi. Đến cả Ba Tang cũng lần đầu 
tiên có ý niệm: Nếu Không Hành Mẫu (Bồ Tát) nhân từ vạn năng có thể chỉ cho chúng con ánh 
sáng ở đâu, con sẽ tin thờ, ngàu ngày đều bái lạy. Sean thầm nhủ: “Lần này tính lầm rồi, không 
ngờ lại đến nước này. Tò mò hại chết người, lần này đúng là bị anh hại chết rồi, Johnson. Sớm 
biết thế này, hoàn thành nhiệm vụ xong là mình nên rút lui mới phải, thực đúng là một quyết 
định ngu xuẩn.” 


Trong bóng tối, vang lên tiếng nói ngắt quãng của Nhạc Dương: “Cường Ba thiếu gia... tôi 
nghĩ... tôi sắp không xong rồi... ” 


Mới nói được một câu, Trương Lập đã yếu ớt ngắt lời: “Được... được chưa hả, cậu... cậu... vẫn 
còn khỏe... thế... tôi... tôi thấu... cậu nhất... nhất định là... đi sau tôi rồi.” 


Nhạc Dương bực tức nói: “Anh... chuyện này... mà cũng muốn tranh với tôi sao...” 


“Vậy được, đằng nào... đằng nào... sớm muộn cũng phải đi hết... mỗi người, để lại một câu 
hi 


Trương Lập nói: “Cường Ba thiếu gia, sau khi tôi ra đi...” 


“Lúc con làm chuyện đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì, thì sẽ nhất định thành 
công hay không? ” 


“Con có... con cól ” Trác Mộc Cường Ba đang kéo mối suy tư ra khỏi cơn mộng mị ban nãy, 
vừa khéo nghe thấy nửa câu đầu của Trương Lập. 


“Câm miệng! ” Giọng nói yếu ớt của Trác Mộc Cường Ba không làm lu mờ đi sự uy nghiêm, chỉ 
nghe tiếng gã tiếp tục cất lên trong bóng tối, “Các cậu định bỏ cuộc sớm vậy sao? Sau nàu đừng 
nói là đi lăn lộn với tôi nữa. ” 


“Khụ khụ.” Không rõ là Nhạc Dương đang ho hay đang cười, chỉ nghe anh chàng yếu ớt cất 
tiếng: “Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cũng biết... đùa rồi...” 


Trương Lập nói: “Cường Ba thiếu gia, anh xem... bâu giờ... không nói... thì chẳng còn... cơ hội 
nữa đâu. Chúng tôi, đã đến, cực hạn rồi, căn bản không biết, còn phải dập dênh thế này bao 
nhiêu lâu nữa, vả lại... dòng chảu này, có thật sẽ đưa chúng ta đến nơi có ánh sáng hau không? 
Nói không chừng... chúng ta chỉ đang... chỉ đang vòng đi vòng lại ở khu vực trung tâm vùng 
biển... mà thôi...” 


Sau một thoáng trầm mặc, giọng Trác Mộc Cường Ba dần trở nên rõ ràng hơn, gã nói: “Tôi 
không cho là vậu.” 


Ngừng lại giâu lát, gã mới tiếp tục nói: “Lực thủy triều, sẽ tập trung nước vào phần trung tâm 
vùng biển, sau đó phát tán ra bốn phía xung quanh bằng những làn sóng...” 


Trang 1.588/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Gã lại ngừng một chút, rồi tiếp lời: “Chỉ cần chúng ta vượt qua được trung tâm của vùng biển 
này, những con sóng nhất định sẽ đầy chúng ta sang phía bờ đối diện, bất kể là ở đâu, có phải là 
Shangri-la hay không, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ cập bờ. Tôi tin chắc rằng, chúng ta đã vượt 
qua được vùng biển trung tâm, nơi chúng ta cập bờ, nhất định ở phía bên kia...” 


“Ừm? ” Nhạc Dương và Trương Lập khẽ phát ra một âm thanh tỏ ý hoài nghi, rồi không nói gì 
nữa. Họ không ngạc nhiên với lý luận của Trác Mộc Cường Ba, mà kinh ngạc vì bản thân gã. 
Sau khi nhịn đói ba bốn ngày, tại sao giọng Cường Ba thiếu gia nghe vẫn hùng hồn mạnh mẽ, 
vẫn tràn đầy tự tin, như thể anh ta chỉ vừa mới ngủ dậy, chứ không phải đã bị đói ba bốn ngày 
nay Vậu. 


Trong bóng tối, Lữ Cánh Nam mỉm cười, cô hiểu rõ, trước khi nói ra một câu, Trác Mộc Cường 
Ba đều trầm mặc một lúc để tích tụ đủ sức lực, sau đó mới lưu loát nói một mạch ra, vì vậu 
không có kiểu phều phào yếu ớt như bọn Nhạc Dương, Trương Lập. Đồng thời cô cũng phát 
hiện, càng lúc mình càng không thể nhìn thấu Trác Mộc Cường Ba nữa rồi, trong hoàn cảnh 
này mà vẫn có thể dùng giọng nói trầm ổn như thế để vỗ yên nội tâm bất an của mọi người. 
Đây chính là người đàn ông được mọi người gọi là Cường Ba thiếu gia đó hay sao? Đổi lại là cô, 
chưa chắc đã có thể làm tốt được như vậu. 


Trác Mộc Cường Ba lại điểm đạm hỏi tiếp: “Có phải vậy không, đội trưởng Hồ Dương? ” 


“Cc^ 


Đội trưởng Hồ Dương chỉ “âm ừ” hai tiếng, anh không biết, nên không trả lời. Trong hoàn cảnh 
này, anh cũng hoang mang như những người khác, anh chưa từng có trải nghiệm như vậy bao 
giờ cả. Tuy rằng anh cũng biết, mỗi người trong bọn họ đều không có kinh nghiệm, nhưng Hồ 
Dương vẫn lấy làm kinh ngạc trước sự bình tĩnh của của Trác Mộc Cường Ba. Ngay từ lần đầu 
tiên gặp người đàn ông Tạng cao lớn này, anh đã cảm thấy trong mắt gã có thứ gì đó, trong đôi 
mắt ấy ẩn chứa một sự hiếu kỳ đầu lý tính, không chút sợ hãi e dè, đó là một điều cực kỳ hiếm 
thấy ở những người làm công tác thám hiểm. Đặc biệt là lúc ở trong động băng, lúc gã và 
Trương Lập cùng treo người trên một sợi dâu an toàn, đôi mắt ấy đã để lại trong anh một ấn 
tượng vô cùng sâu sắc. Và cả gương mặt ấy cũng khiến đội trưởng Hồ Dương có ấn tượng rất 
đậm nét, gương mặt gã khiến người ta có cảm giác, bất kể là có nguy hiểm thế nào, gã cũng sẽ 
là người đi đầu tiên, gã sẽ dùng hành động để cho những người ở phía sau biết rằng, con đường 
phía trước an toàn. 


Không nhận được câu trả lời của đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Giáo quan, 
cô nói đi? ” 


Không hiểu là âm thanh nhỏ quá, hay là Lữ Cánh Nam cảm thấy ngữ khí của Trác Mộc Cường 
Ba vẫn chưa đủ, cô không trả lời, Trác Mộc Cường Ba lại tích tụ sức lực, lần thứ hai cất tiếng 
gọi: “Lữ Cánh Naml ” 


Bấy giờ Lữ Cánh Nam mới mỉm cười nói: “Ưm, tôi cho rằng Cường Ba thiếu gia nói rất đúng.” 


Trác Mộc Cường Ba lại dồn hơi sức, nói liền một hơi: “Tính theo thời gian, chắc là chúng ta đã 
cách lối ra rất gần rồi. Trước mắt, điều chúng ta cần làm chính là chờ đợi, và kiên trì, đồng thời 
tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta đã đi được bao lâu rồi, pháp sư Tháp Tây? ” 


“Từ lúc nước triều dâng lần đầu đến giờ đã là tám mươi chín canh giờ, Cường Ba thiếu gia.” 
Người trả lời gã là pháp sư A La. 


Trang 1.589/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lập tức nhận ra: “Pháp sư Tháp Tây đâu rồi ạ? ” 
Giọng pháp sư Á La vẫn bình tĩnh như thường: “Pháp sư Tháp Tây, đã đi trước một bước rồi.” 


“Hả? ” Lần này Trác Mộc Cường Ba không hẻ dồn sức, mà là hết sức kinh ngạc bật ra thành 
tiếng, đồng thời cũng có mấy người khác kinh ngạc kêu lên. Pháp sư Tháp Tây, pháp sư Tháp 
Tây là Mật tu giả, trong lòng Trác Mộc Cường Ba, đó là một dạng tồn tại vô cùng thần bí và lớn 
mạnh, thậm chí gã còn có cảm giác, pháp sư Tháp Tây dường như còn cao minh hơn cả pháp 
sư Á La nữa. Từ đầu gã vẫn luôn cho rằng, dù đám người này có chết hết đi chăng nữa, người 
cuối cùng còn sống nhất định chính là pháp sư Tháp Tây. Vậu mà, pháp sư Tháp Tây lại lặng lẽ 
ra đi như thế, gã thực không dám tin đó là sự thật. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là, 
những người trên thuyền đều không ai hay biết pháp sư Tháp Tây ra đi như thế nào và từ khi 
nào cả. 


Ề 


Trương Lập lắp bắp: “... Pháp sư... ông, ông có đùa không vậy? Ông... không hề thấy buồn 


lòng chút nào cả à? ” 


Pháp sư Á La chậm rãi nói: “Người nào chẳng phải chết, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mà thôi, 
nhìn thấu sinh tử là điều cơ bản nhất trong Phật môn. Chúng tôi không chỉ có thể tính toán thời 
gian của thế giới bên ngoài, đồng thời cũng biết rất rõ đâu là tận cùng của sinh mệnh bản thân. 
Đối với chúng tôi, chết đi, chỉ là một sự bắt đầu mới. Huống hồ, pháp sư Tháp Tây chẳng qua 
chỉ đi trước chúng ta một bước. Vì vậu, không cần phải buồn lòng thay ông ấu làm chỉ cả.” 


Nhạc Dương không cam tâm hỏi: “Tại sao... chúng ta... lại chẳng hề hay biết vậy? ” 


Pháp sư Á La vẫn nói với giọng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng: “Ông ấu không muốn làm 
kinh động đến ai, đã tự mình cởi bỏ dây an toàn, lắng lặng trẫm mình xuống nước, vì vậu mọi 
người mới không biết.” 


Hai người kinh ngạc nhất là Ba Tang và Sean. Họ là những người ngồi gần pháp sư Tháp Tâu 
nhất, vậy mà không hề phát giác ra bất cứ điều gì. Ba Tang lấy làm nghi hoặc, thảm nhủ: “Tuy 
lão già ấy tuyệt thực sớm hơn những người khác một hai ngày, có điều hoàn toàn không hề có 
vẻ gì là sắp hết đời cả, mà lúc rời khỏi thuyền, mình cũng không hề phát giác ra. Chắc lão ta 
phải cao minh hơn cả pháp sư Á La mới đúng, thế nhưng, đây là biển ngầm trong lòng đất vừa 
tối tăm vừa lạnh giá, bên dưới lại có những sinh vật khổng lồ đáng sợ, rơi xuống đó thì chết là 
cái chắc rồi. Rốt cuộc là vì sao? Có thực là đã biết thọ hạn của mình đến rồi hay không? Thực 
không hiểu, không hiểu một chút nào cả.” 


Sean thì toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Không ngờ đám Mật tu giả này lại đáng sợ đến vậy, nếu 
trong bóng tối mình mà có động tác gì, chắc chắn là đã bị phát hiện ra rồi.” 


Trong bóng tối, tất cả lại chìm vào trạng thái trầm mặc, không có tiếng nức nở hay thở dài cảm 
khái, không có những tiếng khóc bi thương. Mọi người chỉ trầm mặc. Rất nhiều năm sau đó, 
Nhạc Dương đã hình dung đó là sự miễn dịch trước tử vong, anh viết trong hồi ký của mình: 
“Tôi cho rằng đó không phải vì pháp sư Tháp Tây không quá thân quen với chúng tôi, khi cái 
chết ngày ngày đều diễn ra bên cạnh ta, khi cái chết có thể giáng xuống đầu ta bất cứ lúc nào, 
con người sẽ trở nên chai cứng, hoặc giả, khi đối mặt với cái chết quá nhiều, ngược lại sẽ sinh ra 
một khả năng miễn dịch đối với cái chết...” 


Trang 1.590/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau một thoáng trầm mặc, Trác Mộc Cường Ba nói: “Được rồi, coi như pháp sư Tháp Tây đã đi 
trước một bước, vậy thì sao chứ, ít nhất chúng ta vẫn còn đang sống, chúng ta sẽ không thất bại 
đâu, tôi đảm bảo với mọi người đói! ” 


Nhạc Dương lấy hết dũng khí, dè dặt hỏi: “Cường... Cường Ba thiếu gia, tại sao? Tại sao... anh 
vẫn có thể kiên trì... điều gì khiến anh...” 


Trác Mộc Cường Ba quả quyết nói: “Bởi vì tôi là Trác Mộc Cường Bail Bởi vì tôi là Trác Mộc 
Cường Bail ” Gã lại bật lên tiếng gầm lúc ác đấu với sóng nước thủy triều dữ dội. Chỉ nghe trong 
bóng tối, đá núi dường như cũng chấn động, sóng biển ầm vang, âm thanh truyền đi xa thật xa, 
cả con sóng cơ hồ cũng bị đấu tạt đi, cơ hồ như cả biển lớn mênh mang kia cũng chợt nảy lòng 
thoái nhượng. 


“Con trai, đừng quên tên của mình! ” Giọng nói ấm áp của giáo sư Phương Tân cũng đang dấu 
lên những con sóng cuồn cuộn trong lòng Trác Mộc Cường Ba. “Tôi không quên đâu, thầu 
giáo.” Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ trong lòng. 


Bóng đêm chìm trong vên tĩnh. Lời hứa của Trác Mộc Cường Ba chẳng hẻ có chút sức nặng 
nào, ít nhất gã cũng không có chứng cứ để người khác tin phục. Nhưng chẳng hiểu tại sao, nghe 
gã nói vậu, mọi người đều cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang dấy lên, trái tim đã băng lạnh 
dân trở lại ấm áp. Đó rốt cuộc là cảm giác gì? Trương Lập, Nhạc Dương cho rằng đó là một sự 
tín nhiệm, còn Ba Tang, Sean lại nghĩ đó là tín ngưỡng, là sức mạnh tín ngưỡng trong lúc tuyệt 
vọng nhất đang chảy tràn trong giọng nói vang vang mạnh mẽ khiến con người ta nảy sinh hụ 
vọng, nó truyền đến tận cõi sâu thắm nhất trong linh hồn mỗi người, tro tàn sẽ bùng cháy lên, 
một đốm lửa có thể thiêu đốt cả cánh đồng, chỉ cần một đốm lửa đó thôi, là đã đủ chiếu hồng cả 
một bầu trời rồi. 


Trong bóng tối, mọi người không còn chìm sâu vào tuyệt vọng nữa, mà cùng nín thở đợi chờ, sẽ 
có ánh sáng chăng? Cường Ba thiếu gia đã nói, sẽ có ánh sáng, vậy thì nhất định là sẽ có. 


Trang 1.591/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Tiến Vào Shaangri-la Trở Lại Đại Cổ 
Sinh 


Mặc dù phía trước vẫn là một vùng sương mờ mịt, mặc dù Shangri-la vẫn còn lấn khuất trong 
mây, nhưng tiếng hét ấy, tựa hồ đã đánh thức cả lịch sử đang say ngủ. Cả bọn đứng ở mũi 
thuyền, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng mây vụ, ngước lên hứng gió biển, con thuyền đạp 
sóng tiến lên. Shangri-la, sau nghìn năm tịch mịch, sẽ lại một lần nữa đóng dấu chân con ngườiÏ 


Trở lại ánh sáng 


Trong bóng tối, họ nghe thấy tiếng thở nặng nể của Trác Mộc Cường Ba, kế đó, bỗng nghe 
thấy gã lớn tiếng kêu lên: “Tôi cảm giác được rồi, chúng ta đã rất gần lối ra rồi.” Giọng nói gấp 
gáp ấy truyền đi thông tin khiến người người đều hân hoan mừng rỡ. 


Nhạc Dương ngờ vực hỏi: “Cường Ba thiếu gia... anh... anh và anh Ba Tang... không phải... 
không phải chỉ cảm ứng được... nguy hiểm thôi hay sao? Sao anh...” 


Cường Ba thiếu gia nói: “Tôi thực sự cảm thấy thế mà, Nhạc Dương, tin tôi đi.” 


Pháp sư Á La ngồi ngay ngắn nơi cuối thuyền, cuối cùng cũng hé lộ một nụ cười, thâm nhủ: “Là 
gió, là gió đấy, Cường Ba thiếu gia. Không khí ô trọc đã được gột rửa làm sạch, thổi tới những 
ngọn gió thanh tân vô ngần, trong gió ẩn chứa thứ sức mạnh thuần khiết ấu, cậu đã cảm ứng 
được nó rồi, Cường Ba thiếu gia.” 


Nhạc Dương còn đang định hỏi gì đó, nhưng một âm thanh kỳ dị đã làm ngắt mạch suy nghĩ của 
anh. Âm thanh ấy ở ngay bên cạnh, nhưng trong bóng tối, Nhạc Dương không thể biết được đã 
xảu ra chuyện gì, bèn lắm bẩm hỏi: “Cái gì vậy? Cái gì đang... kêu vậu? ” 


Trương Lập đáp: “Làm gì... làm gì có? Cậu... không phải cậu... bị ảo giác đấy chứ? ” 


Nhạc Dương nói: “Suụt... mọi người nghe đi.” Anh vươn một cánh tay ra lần mò bên cạnh, cuối 
cùng, vừa trở mình, liền nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy. “Trương Lập! ” Nhạc Dương không 
biết sức lực từ đâu đột nhiên trào lên chảy khắp thân thể, mừng rỡ reo lên: “Là máy đo khoảng 
cách bằng tia laser! Máy đo laser đấy! ” 


“Cái gì hải Tôi xem nào... tôi xem với nào... ” 


“Ha hail Chúng ta vượt qua rồi, chúng ta vượt qua khu vực có từ trường rồi, có thể sử dụng lại 
các máy móc được rồi! Ha hal Cảm giác của Cường Ba thiếu gia không hề sai, nhất định là 
chúng ta sắp đến cửa ra rồi! Nhất định là thế rồi! ” 


Trong bóng tối, họ lại nghe thấy giọng nói cuốn hút của Cường Ba thiếu gia vang lên: “Xem hìa, 
ánh sáng...” Nhưng lần này, giọng của Trác Mộc Cường Ba run lên rõ rệt, gã đang cố kiểm chế 
cảm giác kích động trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã kích động đến vậy khi thấy 
ánh sáng. Chính gã cũng không thể ngờ mình lại rơi lệ khi thấu được ánh sáng. Ánh sáng, đó là 
ánh sáng! 


Trang 1.592/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc mới đầu, chỉ thấu ở sâu thắm trong bóng tối mịt mùng có một sợi tơ bạc chập chờn hiện lên, 
không rõ ràng cho lắm. Trác Mộc Cường Ba phải nheo chặt mắt lại mới miễn cưỡng nhận ra 
được, nhưng gã tin chắc đó chính là ánh sáng, đó nhất định là lối ra khỏi chốn tăm tối này! Từng 
luồng không khí mang tin tức từ phía xa đến, lỗ mũi gã bắt lấy, hai lá phổi gã giải đọc thông tin 
trong đó, cảm giác dễ chịu và sướng khoái chưa từng có ấy là từ nơi có ánh sáng truyền đến. 
Cảm giác ấm áp trong từng làn gió mơn man xua ởi cái lạnh đang bám rễ trong cơ thể, đâu 
chính là sức mạnh của ánh sáng, đây chính là sức mạnh sáng tạo ra sự sống. Mỗi lúc một gần 
hơn, sợi tơ mong manh kia cũng dần lớn lên, phiêu diêu linh động, sáng ngời ấm áp, tựa như 
một sợi dây lụa đang tung bau múa lượn. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn trông thấu, những 
tia sáng tựa những mũi kim bạc bắn tóe ra trên sợi dâu đó, ghim vào cơ thể mình, bắn vào con 
thuyền. Gã dang rộng hai cánh tay, dùng thân thể mình đón lấy. Mỗi tia sáng ấy đều mang đến 
sức mạnh mới mẻ, thân thể gã tham lam hút lấu chúng, khoảnh khắc ấu, ánh sáng đã hoàn toàn 
chiếm trọn tầm nhìn của gã. Cuối cùng, bọn gã đã vượt qua được vùng biển ngầm sâu dưới lòng 
đất chỉ có chết chóc và bóng đêm rồi! 


Những người nằm trong thuyền, cũng dần dân cảm giác được sự thay đổi của ánh sáng. Không 
gian vốn đen tuyển như mực, giờ đã biến thành một quầng tối hỗn độn, đó là một cảm giác rất 
khó miêu tả thành lời, bóng tối vẫn là bóng tối, nhưng lại cảm nhận được một cách rõ ràng, 
bóng tối lúc nàu đã khác hắn lúc trước, trong bóng tối, tựa hồ đã có thêm thứ gì đó, chỉ có điều, 
lúc ấy họ vẫn chưa thể nhận ra đó là gì mà thôi. 


Ngay sau đó, họ liền cảm nhận được, bóng tối đang dần lùi đi, giống như mực tàu không ngừng 
bị nước trong đổ vào pha nhạt dần nhạt dần, mắt họ cũng dần dân hồi phục lại thị lực, thậm chí 
còn cảm giác được những đường nét mơ hồ của đỉnh vòm trong bóng tối.. 


Bóng tối lui đi, từ nơi hỗn độn ra đến thế giới của ánh sáng mất hai tiếng đồng hồ. Đúng vậu, 
đây là thời gian Nhạc Dương xem trên đồng hồ đeo tay, tuy đồng hồ đã không thể phản ánh 
thời gian chuẩn xác nữa, nhưng dù sao thì nó cũng đã bắt đầu hiển thị, giống như một trái tim đã 
chết bỗng nhiên phục sinh, đập mạnh mẽ trở lại. Khi Cường Ba thiếu gia lớn tiếng hô vang, tôi 
là Trác Mộc Cường Ba, lòng người, máy móc, con thuyền, thậm chí là cả vùng biển mênh mang 
này đều sống dậu, tựa hồ trong cõi u minh có một thứ sức mạnh đã thức tỉnh tất cả. 


Hai tiếng sau, dù là nằm trong thuyền cũng có thể nhìn thấu ánh sáng. Đó là một quảng sắc bạc 
nhàn nhạt, như mạ lên thân con thuyền một lớp bạc lóng lánh. Còn cả người ở mũi thuyền kia 
nữa, người trong bóng tối nhận biết phương hướng, chỉ dẫn họ đến với ánh sáng, Cường Ba 
thiếu gial Hào quang bàng bạc nhẹ nhàng bao phủ lên làn da màu đồng cổ của người đàn ông 
đó. Gã đang hướng về nơi xa xăm, ngắng đầu đứng hiên ngang, những tia sáng tinh khiết tạc 
nên đường nét cương nghị của gã, tấu sạch những gì nhơ bẩn và ụ phục rách rưới, cơ hồ như chỉ 
có một tầng ánh sáng trắng dịu dàng nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể kiên cường ấy vậy. 


Nhạc Dương lẩm bẩm nói: “Trương Kiện... mau ra xem Thượng đế này.” Giây lát sau, anh mới 
sực nhớ ra, Trương Kiện đã rời khỏi bọn họ từ nhiều ngày trước rồi. 


Sean nhìn thân thể phát quang ấy, khó mà che giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng: “Cái tên này! 
Hắn đứng dậy từ lúc nào vậy! Hắn... hắn vẫn còn đứng lên được hay saol Trên người hắn đang 
tỏa ra thứ ánh sáng gì vậy? Đó mới thực sự là Trác Mộc Cường Ba ư? Đó mới thực sự là kẻ được 
Merkin coi là đối thủ ngang hàng ư? Đó mới là kẻ duy nhất mà người kia dặn dò ta phải cần 
thận ư? Đúng vậu rồi, sức mạnh đang chảy trong cơ thể hắn, chính là tinh thần vĩnh viễn không 


Trang 1.593/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bị đè nén, vĩnh viễn bất tử trong truyền thuyết ấu hay sao? Hắn và những người này, đều là 
những kẻ không tin vào số mệnh, dám đấu với cả ông trời, lâu lắm mình không gặp kẻ nào đáng 
sợ như vậy rồi, sự tự tin ấu của hắn từ đâu ra nhĩ? ” 


Bỗng nghe “tõm” một tiếng, bên cạnh mạn thuyền vang lên tiếng quẫy nước. “Có cá! ” Pháp sư 
Á La và Lữ Cánh Nam cơ hồ cùng lúc bật dậy, động tác nhanh nhẹn chẳng kém gì báo săn ha 
loài khỉ vượn, nhìn bộ dạng tỉnh táo, tinh thần sung mãn ấy, chẳng hề có lấy một chút mệt mỏi 
nào cả. Thay đổi quá đỗi bất ngờ ấy khiến ai nấy trợn tròn hết cả mắt lên. Sean càng không còn 
gì để nói nữa, cả đám này là hạng người gì vậy chứi 


Người duy nhất đã chuẩn bị tâm lú có lẽ chỉ có mình Trác Mộc Cường Ba. Đương nhiên gã hiểu 
rõ, như gã mới nắm được một chút về sức mạnh Chakra mà đã hấp thu được sức mạnh từ trong 
không khí, càng huống hồ hai Mật tu giả đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt như pháp sư Á La 
và Lữ Cánh Nam. Hai người này dù có nhịn đói cả tháng trời e rằng cũng không thành vấn đề. 
“Cả một đàn cái! ” Chỉ thấy dưới con thuyền, có cả ngàn vạn con cá nhỏ không biết tên đang tụ 
lại với nhau, như một tấm thảm ma thuật biến ảo vô thường, ánh lên vô vàn tia sáng bàng bạc. 


Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam mỗi người một bên, lợi dụng ánh sáng để quan sát tình hình bầu 
cá bên dưới. Chỉ thấy pháp sư đột nhiên lật cổ tay, một sợi dây mảnh như tơ vàng liền bắn vút 
ra. Dây móc, có thể sử dụng lại dâu móc rồi. Khi sợi dâu được kéo lên, một con cá không biết 
tên, trông bèn bẹt tròn tròn đã bị kéo theo lên khỏi mặt nước, ném vào thuyền. Mới đầu mọi 
người vẫn còn nhìn con cá hình dáng kỳ quặc này với ánh mắt nghi hoặc, nhưng Ba Tang đã dẫn 
đầu, chẳng buồn để tâm xem đó là thứ gì, chụp lấy cho vào miệng, dùng hai hàm răng giật ra 
một mảng thịt như loài dã thú, nhai nhai vài cái rồi nuốt ực. 


Tiếp theo đó, những người khác cũng đều bổ tới, chẳng còn để tâm gì nữa, chỉ biết giằng xé 
nhét vào miệng. Trên con thuyền này, Sean đã học được hai câu thành ngữ tiếng Trung Quốc, 
“ăn sống nuốt tươi” và “ăn như thần trùng húc mả”. 


Những cách phân biệt có độc hay không, phòng kú sinh trùng trong sinh vật như thế nào mà Lữ 
Cánh Nam dạy họ đều bị quên sạch sành sanh, họ chỉ cần có thứ nhét được vào miệng, đâu còn 
ai quan tâm được nhiều như vậy nữa. 


Hết con cá này đến con cá khác bị dây móc bắn trúng, quăng lên trên thuyền, chưa kịp rơi 
xuống sàn thì đã chẳng còn lấy cả khúc xương nữa. Nhạc Dương quệt miếng lòng thòng không 
hiểu là bụng cá hay lòng cá trên khóe miệng, thỏa mãn chép chép miệng. Đây là thức ăn ngon 
nhất mà anh từng ăn trong đời, thậm chí anh còn chẳng biết mùi vị nó như thế nào nữa, chỉ biết 
nhét vào miệng là nhai, nhai hết sức vui vẻ, hết sức thỏa mãn, mấy thứ thức ăn ngon bình 
thường tuyệt đối không thể nào mang đến cảm giác thỏa mãn như vậy được. 


Trương Lập vừa ăn vừa cười ngây ngốc, ăn đến quên hết mọi chuyện trên đời. Tuy thứ cá nàu 
trông kỳ quái lạ đời, không có đuôi, hình dáng giống như con mắt, nhưng những chuyện đó 
chẳng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ. Cả Mẫn Mẫn cũng chẳng để ú đến hình ảnh, vươn 
tay tranh giành với đám đàn ông, ăn uống nhồm nhoàm. Trong khoảnh khắc này, bản năng đầu 
tiên của sự sống cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát ra hết. 


Đội trưởng Hồ Dương lấy móng tay xỉa răng, không biết có phải xương cá đã mắc vào kẽ răng 
hay không nữa, anh cũng không dám tưởng tượng mình làm thế nào mà nhai nát cả xương cá 
cứng chắc ấy thành bã như kẹo cao su vậu. 


Trang 1.594/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean ăn no căng bụng ra rồi mà vẫn không thôi, vừa ăn vừa quơ vô số cá ôm vào lòng. Có trời 
mới biết sau đây có còn cả đàn cá vừa khéo xuất hiện ở đúng nơi thuyền đi qua nữa hay không 
chứ. 


Tới khi cả bọn ăn no, ăn đủ rồi, mới thấu Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Trác Mộc Cường Ba 
chảm chậm mổ bụng cá, rửa sạch thịt cá. Khi ấu, những người còn lại mới nhận ra, có lẽ mình 
đã ăn cả những thứ không nên ăn rồi, nhưng cũng chẳng hề gì, ít nhất là họ vẫn còn sống, điều 
này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. 


Mẫn Mẫn lau lau miệng, rồi nói: “Để em đi xem hai người đang ngủ kia thế nào.” 


Đội trưởng Hồ Dương thì nói với Trương Lập: “Xem thử coi, có thể liên hệ với bên ngoài 
không, có tín hiệu vô tuyến điện không.” 


Nhịp thở của Vương Hựu và Triệu Trang Sinh vẫn bình thường, Đường Mẫn hân hoan gật gật 
đầu. Còn Trương Lập thì không được may mắn như vậu, chỉ thấu anh lắc đầu nói: “Không có tín 
hiệu.” Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu một cái, điều nàu đã nằm trong dự liệu rồi. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn con cá trong tay, thấy không có vấu cũng chẳng có đuôi, cả xương 
cũng rất ít, gã thực không hiểu nổi, con cá như vậy thì làm sao bơi được trong nước biển nữa, 
cắn thử một miếng, thấy thịt cá không nhẫn mịn mà có cảm giác giống như nhai cỏ khô. Gã liền 
hỏi: “Mọi người đã thấy giống cá này bao giờ chưa? ” 


Ai nấy đều lắc đầu, Trương Lập nói: “Có điều, tôi chắc chắn nó không có độc.” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười, nếu pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam phán đoán chúng có độc, tất 
nhiên sẽ không quăng lên thuyền. Lúc nàu, Sean mới bắt đầu quan sát lũ cá mình đã vơ vào các 
túi áo túi quần, nhưng lục tìm khắp trong kú ức, đừng nói tên của loài cá này là gì, đến cả những 
chủng loại tương tự anh ta cũng không hề có chút ấn tượng nào. Sean bất giác thầm nhủ, lẽ nào 
đâu lại là một loại cá chỉ sống dưới đáy biển sâu? 


Đường Mẫn nói: “Mặc kệ nó là cá gì, nếu đã có thể ăn được, chúng ta nên tích trữ nhiều một 
chút. Không phải lúc nào cũng gặp được cả đàn cá như vậy đâu. ” 


Sean cũng ủng hộ ú kiến này. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: “Được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đủ, 
có thể hoạt động được thì mọi người đều đi bắt cá đi.” 


Trương Lập và Nhạc Dương đã rục rịch muốn thử từ lúc nãy, liền đứng bật dậy như được đặc xá, 
chẳng buồn để ý đến cơ bắp yếu ớt vẫn còn run run, nhào ra bên mạn thuyền giơ cổ tay lên bắn 
dâu móc. Kể ra thì cũng thật lạ, đàn cá này giống như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, cứ tụ 
tập ở xung quanh thuyền của bọn họ mãi. Có lúc dây móc bắn ra có thể xuyên qua ba bốn con 
cá liền. Trong thuyền ngoài thuyền phút chốc nước bắn tung tóe, đám người mới nhìn thấy ánh 
sáng sau một thời gian dài bị bóng tối triển miên bủa vây đó, ai nấy đều phát ra những tiếng 
cười tự đáy lòng mình. 


Trác Mộc Cường Ba cho một lát thịt cá vào miệng, cảm thấy hết sức thô ráp, lại ngạc nhiên hỏi: 


“Loại cá nàu không có xương dăm nhỉ 


Lữ Cánh Nam đáp: “Ừm, cả vây cũng không có nữa, nhưng lại không phải động vật nhuyễn thể, 


Trang 1.595/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nó có xương sống, chỉ có điều xương sống không giống với những loại cá chúng ta từng thấu. 
Anh xem đi...” Nói đoạn, cô nhổ trong miệng ra một miếng xương cá, nhìn trông tròn tròn, tựa 
như một cái còi vậu. 


Sean cầm một con cá lên chăm chú quan sát một hồi lâu, bộ dạng như một nhà nghiên cứu, rồi 
lắc đầu nói: “Trước tiên có thể xác định nó là động vật có xương sống, nhưng không rõ có phải 
thuộc họ cá hay không nữa. Chắc chắn không phải cá xương cứng, nhưng nếu nói nó là loại cá 
nhuyễn thể, thì tôi chưa từng bao giờ thấu hình thái này cả.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Thì ra anh Sean hiểu biết về động vật nhiều như vậy.” 


Sean cười cười nói: “Cùng với khảo cổ, tôi cũng tương đối có hứng thú với các loài động thực vật 
nữa. ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Vậy anh có nhận định gì về loài cá này? ” 


Sean đáp: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là, hình như chúng còn chưa trưởng thành hoàn toàn, 
nhưng nói gì thì nói, chủ yếu là có thể ăn được.” 


“Anh Cường Ba, cá này! ” Đường Mẫn kêu lên. Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu nhìn, liền thấy 
một con cá không đuôi vạch trên không trung một đường cong, bay thẳng về phía mình. Gã vội 
giơ tau lên bắt, chẳng ngờ loại cá không đuôi này trơn như thoa mỡ, bắt trượt một cái, con cá 
liền chui tọt vào trong áo gã. Trác Mộc Cường Ba vội vàng cuống cuồng đứng dậy rũ rũ vạt áo. 
Đường Mẫn bật cười khanh khách, đôi hàng lông mi dài còn dính những hạt nước long lanh. Vẻ 
đẹp trong khoảnh khắc ấy đã che mờ đi tất cả nét tiểu tụy nơi cô. Trác Mộc Cường Ba bất giác 
nhìn đến ngây người ra. Cùng lúc ấu, Lữ Cánh Nam cũng đang nhìn Trác Mộc Cường Ba, Sean 
thì nhìn Lữ Cánh Nam, còn pháp sư Á La lại nhìn Sean, mỗi người đều theo đuổi những suụ 
nghĩ riêng. 


“Cường Ba à, anh mau đến xem đi...” Đường Mẫn lại nhảy cẵng lên nói, “Sứa kìa, có nhiều sứa 
quái ” 


Trác Mộc Cường Ba cho một miếng thịt cá lớn đã rửa sạch vào miệng nhai, rồi bước tới bên 
cạnh Đường Mẫn. Cô ôm lấy cánh tay gã, chỉ xuống mặt nước nói: “Anh xem kìa, đẹp quá, đẹp 
quá đi.” Chỉ thấy mặt nước loang loáng ánh sáng, vô số con sứa hình chiếc ô đang rung động, 
nổi từ dưới đáu nước lên, con nào con nấy to bằng nắm tay. Màu sắc của chúng tựa như ánh đèn 
neon, có xanh lam, có hồng phấn, xanh lục, rực rỡ đủ sắc đủ màu. Cả ngàn vạn con sứa cùng 
bơi dập dẻnh, cảnh tượng khiến người ta càng thêm xúc động. Chỉ có điều, Trác Mộc Cường Ba 
lại ngấm ngầm cảm thấu có gì bất ổn. Những con vật nàu dường như cũng bị con thuyền hình 
rắn của họ thu hút lại, xem chừng như càng lúc càng tụ tập về nhiều hơn. 


Sean đứng lên nhìn thử, lấy làm kỳ quái nói: “Sao lại có màu sắc như vậy nhỉ? Đây là loại sứa gì 
thế? ” 


Trác Mộc Cường Ba mẫn cảm nói: “Có gì không ổn hả? ” 


Sean nói: “Anh nhìn dưới nước ổi, giờ ánh sáng cũng không phải rõ ràng cho lắm, vẫn có thể 
coi là tương đối ảm đạm. Nước biển màu xám tro trong suốt, còn màu sắc của lũ sứa này lại thật 
rõ ràng sắc nét, hiển nhiên không phải do vi khuẩn cộng sinh bám trên bề mặt chúng phát sáng, 
mà là bản thân chúng đang phát sáng, đó là sinh vật quang.” 


Trang 1.596/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn nghe đến mê mẩn cả người: “SỐ, đẹp quá đi, anh xem kìa, xem con kia kìa...” Nhìn 
theo hướng ngón tay Đường Mẫn chỉ, liền thấu một con sứa màu xanh lục đang kéo theo sợi xúc 
tu dài thướt tha, vươn dài xuống bên dưới làn nước. Sợi xúc tu ấy không những rất dài, mà cứ 
cách mười centimet lại có một điểm phát quang trông như hạt trân châu, đung đưa trong nước, 
nhìn như một dải lụa có gắn đèn vậu. 


Sean lại nói: “Sợi xúc tu đó rõ ràng không hợp với thể hình của nó chút nào. Đâu... đây rốt cuộc 
là thứ gì chứ? ” 


Một con sứa đang ở ngay sát mạn thuyền, Trương Lập trông thấy bèn nói: “Mẫn Mẫn, xem tôi 
bắt con này lên nhé.” Nói đoạn định cúi người xuống vớt lên, bỗng nghe Lữ Cánh Nam đột 
nhiên quát lớn: “Trương Lập, không được! ” 


Thân thể Trương Lập sững lại, không hiểu xảy ra chuyện gì. Lữ Cánh Nam lại nói: “Cẩn thận có 
độc.” Cô đứng bên mạn thuyền, quan sát lũ sứa ấu, rồi chỉ tay vào đàn cá nói với Trương Lập: 
“Cậu xem lũ cá kia kìa.” 


Chỉ thấy lũ cá nhỏ không có đuôi dường như hết sức hoảng loạn, đội hình vốn ngay ngắn chỉnh 
tế bỗng nhiên tản hết cả ra. Những dải dây phát quang tựa như chấn song lao tù mà chúng 
không thể nào xông qua được, vô số cá bị những dải dâu đó quấn lấu, rồi chìm xuống, không 
còn thấu đâu nữa. Đường Mẫn bất mãn kêu lên: “Sao lại thế chứ? ” 


Trương Lập vội rụt người lại, xoa xoa ngực thốt lên: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.” 


Nhạc Dương cười cười bảo: “Còn muốn bắt sứa nữa không, nếu chẳng phải có giáo quan, anh 
đã bị sứa bắt ăn thịt mất rồi đấy.” 


Sean đưa mắt quan sát những dải dâu phát quang phân bố xung quanh thuyền, đột nhiên nói: 
“Thứ chúng ta thấy không phải là thân thể con sứa đâu, mà chỉ là xúc tu của nó thôi, thân thể 
nó có lẽ vẫn ở bên dưới, ngay dưới con thuyền này này. Con này lớn đấu.” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng tò mò đứng dậy, hỏi: “Cái gì? Lại một con gì lớn nữa hả? ” 


Sean căng thẳng nhìn xuống dưới: “Có một số loại sứa thể hình rất lớn, như là sứa ráng mây 
vậu, đường kính tán dù có thể lên tới ba mét, xúc tu vươn ra dài từ ba mươi đến năm mươi mét, 
xúc tu của nó mà vươn hết ra thì lũ cá trong chu vi mấy trăm mét vuông đấy đều khó mà chạy 
thoát. Hy vọng con sứa này không đến nỗi lớn như vậy.” 


Lúc này, Ba Tang ở đuôi thuyền chợt lên tiếng: “Còn lớn hơn anh nói nữa, đến đây mà xem 
nàu. ” 


Sean vội chạy đến xem thử, liền giật nảu mình. Chỉ thấy phía dưới đuôi thuyền có một cái bóng 
mơ hồ nổi lên từ dưới đáy biển sâu đen kịt. Cái bóng hình dạng như bánh xe ấy, tạm bỏ qua 
không tính đến sai số thị giác do độ sâu, thì đường kính ít nhất cũng phải trên năm mét, đám dải 
dâu phát sáng kia chính là xúc tu của con quái vật khổng lồ này. Giọng Sean đã trở nên lắp bắp: 
“Chúng ta... chúng ta mới chỉ nhìn thấy chỗ xúc tu tập trung thôi, tán ô của nó xòe ra chỉ sợ còn 
to hơn cả cái mảng đen dưới kia nữa, vậy thì... vậy thì xúc tu của nó chẳng phải dài đến hơn 
năm chục mét rồi sao? Đây là quái vật gì vậu chứ? ” 


Trang 1.597/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc Đường Mẫn nhìn thấy diện mạo thực sự của đám dải dâu phát quang đó, cũng hoảng sợ đưa 
tay lên bịt miệng. Nhạc Dương vội vàng thu dây móc về, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Cường 
Ba thiếu gia, đâu rốt cuộc là nơi nào vậy? Sao động vật ở đây toàn to tổ bố thế này chứ? ” 


Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên con thuyền hình rắn đã rung lắc một chặp, mặt biển cũng dập 
dẻnh bất an. đội trưởng Hồ Dương bám chắc mạn thuyền kêu lên: “Lẽ nào lại là sóng thủy 
triều? ” 


Pháp sư Á La lắc đâu: “Không phải, chưa tới lúc đó.” 
Nhạc Dương nói: “Liệu có phải con sứa bên dưới giở trò không? ” 
Sean nói: “Không phải đâu, xúc tu của nó không thể khỏe như vậy được.” 


“Ở kia kìa! Là cái thứ kial ” Trương Lập ở mũi thuyền hét lớn. Mọi người ở đuôi thuyền lại chạu 
lên, chỉ thấy phía xa xa có một ngọn núi nhỏ đang chìm dần xuống nước, kế đó là một bóng đen 
lao vun vút về phía con thuyền của họ, hình thành nên những đợt sóng làm cả mặt biển dập dờn 
rung động. 


Trở lại đại cổ sinh 


Bóng đen ấy tiến đến mỗi lúc một nhanh, trái tim những người trên thuyền cứ chìm dần xuống. 
Cái bóng ấy... cái bóng ấy thực sự quá lớn, khi nó đến bên dưới con thuyền, những người bên 
trên thậm chí còn không dám nhúc nhích, chỉ biết lắng lặng nhìn thứ đáng sợ đó lướt qua bên 
dưới đáy thuyền. Đường Mẫn sợ hãi vùi đầu vào vòng tay Trác Mộc Cường Ba, cả nhìn cũng 
không dám. 


Sean thầm tính toán sơ qua một chút, ước chừng chiều dài cơ thể nó cũng phải gấp hai đến ba 
lần con thuyền hình rắn của họ, thể tích cỡ gấp mười lần, cái đầu của nó có lẽ phải dài đến gần 
năm mét, trọng lượng ít ra cũng phải tắm một trăm năm mươi tấn trở lên. Ở vùng biển này, gặp 
phải hạng mãnh thú khổng lỏ như thế, vũ khí nào cũng đều trở nên hết sức nhỏ nhoi yếu ớt. 
Điều duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ là cầu nguyện mà thôi. 


Cái bóng đen ấy dường như cũng không hứng thú lắm với con thuyền nhỏ của bọn Trác Mộc 
Cường Ba, chỉ lướt vèo qua bên dưới một cái. Sau đó, mới nghe Ba Tang nói: “Chắc là nó ăn 
con sứa khổng lỏ kia rồi.” 


Nhạc Dương cố gắng lục tìm trong kú ức của mình, cuối cùng mới lầm bẩm nói: “Có... có phải là 
cá voi xanh không nhỉ? Chắc chắn là cá voi xanh rồi, đúng không? ” Nhưng chính bản thân anh 
cũng không dám khẳng định, cá voi xanh hình như không phải như vậy. Cái bóng đen ấy thoạt 
nhìn trông như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, rõ ràng là loại nhe nanh múa vuốt dữ tợn vô cùng, 
chẳng hề có chút gì liên quan đến loài động vật hiền hòa kia cả. 


Sean đưa tay quệt mồ hôi trên trán, lắc đầu một cách máy móc: “Không, không phải cá voi 
xanh đâu, có lẽ nhỏ hơn cá voi xanh một chút, nhưng... nhưng... chắc chắn cá voi xanh không 
phải đối thủ của con quái ấu, cái bóng đen đó... bóng đen đó, nó... nó nhất định là quái vật đứng 
cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở đây rồi, mọi người có nhìn thấy bóng cái đầu nó không? Cái đầu 
ấu trông như đầu cá sấu vậy, thế tức là, miệng nó... miệng nó dài bằng cả cái đầu đấy! Cái 
miệng như thế, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì! Chết tiệt thật, tôi chưa từng thấy loại quái vật 
thế này bao giờI ” Sean cảm thấy như mình sắp sụp đổ đến nơi, hụ vọng cầu sinh vừa mới cháu 


Trang 1.598/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bùng lên đã lại bị cái bóng đen đáng sợ kia đập tan tành. Anh ta vốn rất tự tin với kiến thức về 
sinh vật của mình, nhưng ở vùng biển xa lạ này, ở vùng biển không có tên trên bất cứ tấm bản 
đồ nào này, anh ta lại không hẻ biết một loài sinh vật nào cả, chẳng những vậy, loài nào loài nấu 
đều to đến mức đáng sợ. Đây đúng là một thế giới hoang đường, nhất định là do ở trong bóng 
tối quá lâu, mọi người đều nảy sinh ảo giác. Đúng vậu, đó là ảo giác tập thể, trong y học cũng có 
một chứng bệnh như vậy. 


“AI ” Ba Tang đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, loạng choạng lùi lại một bước. Trác Mộc 
Cường Ba vội hỏi: “Sao vậu Ba Tang? Có phải anh nhớ ra gì đó không? ” 


Ba Tang lắc đầu nói: “Không, không phải, vừa nãy tôi nhìn thấu... cái bóng đen kia, dường như 
bị... bị thứ gì đó, nuốt chứng rồi! ” 


Trương Lập đứng ngớ người, đội trưởng Hồ Dương liền căng mắt ra nhìn, chỉ thấu phía sau đuôi 
thuyền vẫn một mảng tối đen, nào có nhìn được gì. Nhạc Dương hỏi: “Anh Ba Tang, anh... anh 
không nhìn lắm đấy chứ? Anh đang nói tới cái bóng đen vừa bơi qua lúc nãy phải không? Nó mà 
cũng bị thứ gì đó nuốt chửng luôn à? Liệu có phải là nó bơi vào trong bóng tối, thế nên anh có 
cảm giác giống như...” 


Ba Tang lạnh lùng nói: “Không, tôi không nhìn lầm, chắc chắn là bị thứ gì đó nuốt chứng rồi.” 


Lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba bắt đầu vã mồ hôi. Nếu cả cái bóng đen khổng lồ ban nãy mà 
thứ đó cũng có thể nuốt chửng một hơi, vậy thì đám người trên con thuyền nhỏ này của bọn gã 
chẳng phải chẳng bõ nhét kẽ răng cho nó hay sao. Nơi này chẳng những kỳ dị không thôi, xét 
ra nó được gọi là địa ngục cũng chẳng sai chút nào. Gã không ngừng tự hỏi bản thân, không 
ngừng suy nghĩ, nếu giáo sư Phương Tân ở đâu, không biết ông sẽ làm như thế nào. 


Đội trưởng Hồ Dương ngồi phịch xuống sàn thuyền, thở hổn hển nói: “Chẳng nhìn thấu còn tốt 
hơn.” 


Trương Lập cũng nói: “Phải đấy, ở sâu trong chỗ tối tăm mù mịt kia chẳng thấu gì cả, ngược lại 
còn không sợ, đến chốn quái quủ này...” Anh ngấng đầu lên ngước nhìn về phía trước, vách đá 
hình cung tựa một cái miệng khổng lỏ, ánh sáng chiếu qua môi trên rọi vào, thoạt nhìn sắp ra 
ngoài đến nơi rồi, nhưng có đi thêm mấy tiếng nữa, e rằng con thuyền nhỏ của họ vẫn ở trong 
cái miệng đó mà thôi. Trương Lập thở dài: “Rốt cuộc chúng ta còn cách cửa ra bao xa nữa đây? 
Mà bên ngoài kia còn gì nữa chứ? ” 


Nhạc Dương nói: “Bên ngoài kia có gì à? Lại chẳng phải đám quái thú đó hay sao, tôi còn tưởng 
đã thoát khỏi bóng thần Chết rình rập rồi, hức hức... Thật tức cười, vất vả cực nhọc một hồi, rốt 
cuộc chúng ta vẫn còn đang nguy khốn, một con quái thú vu vơ cũng đủ nuốt chứng cả bọn rồi.” 


Trương Lập tự an ủi bản thân, nói: “Không sợ, không sợ, ra tới bên ngoài, đến được Shangri-la 
là tốt rồi.” 


Sean nói: “Ứm, nếu dưới biển toàn loài vật khổng lồ thế này, vậy thì lên bờ, liệu có gì hơn được 
cơ cHữ? ” 


Nhạc Dương đột nhiên sực nhớ ra gì đó, vội hỏi: “Cường Ba thiếu gia, anh... quyển... quyển 
kinh cổ ấy nói thế nào ấu nhỉ? Chính là quyển kinh trong nhà anh ấy...” 


Trang 1.599/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nhớ lại, lắm nhấm: “Bọn họ lênh đênh ngàn vạn năm trên dòng U Minh hà, dọc 
đường gặp rất nhiều quái thú ác ma, có trâu biết bay, có voi biết lặn, quái thú cao đến ba tầng 
lâu, da dàu như bọc thép, muỗi to bằng con lợn, gián có thể ăn thịt người...” 


Đường Mẫn xịu mặt ủ rũ: “Là thật đấy... thì ra trong đó đều là sự thật! Vậy xem ra, dù có lên 
được bờ, khắp nơi cũng toàn là quái thú thôi! Thế... thế mà gọi là Shangri-la à...” 


Trương Lập lầm bẩm: “Cao ba tảng lâu, vậy thì cũng giống lũ quái thú dưới biển này rồi còn gì. 
Nhưng mà, rốt cuộc sẽ là bọn quái vật kiểu như thế nào nhỉ? ” Nhạc Dương sực hiểu ra, vội 
chụp lấy tau Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Á! Cường Ba thiếu gia... lũ quái thú cao ba tầng lầu ấu, là 
khủng long bạo chúa đấy! ” 


Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại nói vậy? ” 


Nhạc Dương liền nói: “Anh có nhớ bộ xương khủng long bạo chúa hóa thạch mọi người nhìn 
thấy trong địa cung Maya không? Tại sao người Maua lại đặt hóa thạch của khủng long bạo chúa 
trong cung điện của Tử thần? Mà về sau khi chúng ta nghiên cứu về thần Viracocha của người 
Mava, cũng từng phát hiện bên cạnh tượng của ngài còn khắc rất nhiều sinh vật khổng lô trông 
giống như con thằn lằn đứng, độ cao ước chừng bằng năm lần con người. Nếu nói tất cả những 
chuyện này có liên hệ với nhau, thì chúng ta có thể đặt ra giả thiết, vị sứ giả vượt ngàn dặm xa 
đến châu Mụ để triển hiện thản tích ấu, đã mang đến một sự sùng bái totem khác. Ông ta từng 
nhìn thấy những con quái thú cao ba tầng lâu, đồng thời coi loài quái thú trông như con thằn lằn 
đứng ấy là hóa thân của sức mạnh.” 


Trương Lập bổ sung tiếp: “Vị sứ giả ấy đã giúp vua Mawa xây dựng địa cung, vì vậu đám người 
Mava đó mới đào hóa thạch của khủng long bạo chúa lên, thờ làm thần bảo vệ của địa cung thau 
cho hổ châu Mi! Nếu đúng vậy thì Shangri-la mà chúng ta sắp tới đây, chính là một công viên kỷ 
dura thực sự đấy.” Gương mặt anh đã không còn vẻ sầu não u uất, ngược lại còn thoáng lộ ra vẻ 
hưng phấn thích thú. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Mặc xác là cái gì, tóm lại rằng người ta đã từng nói với chúng ta, đó 
là một lũ quái thú rất đáng sợ, cần phải bàn tính xem nên đối phó với bọn ấy như thế nào trước 
đã, với mấy khẩu súng quèn này, chỉ sợ chẳng có tác dụng gì mấy đâu.” 


Sean cảnh giác nhìn một bóng đen khác vừa lướt qua ở phía xa xa, mặt biển lại dấu lên một đợt 
sóng cuồn cuộn, rùng mình nói: “Nếu chúng ta sống được mà lên bờ thì hãy bàn tính đi.” 


Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng nhìn những người trên thuyền. Hầu hết mọi người trong 
mắt đều thoáng hiện lên một vẻ bất an sâu thắm. Gã đột nhiên nhớ tới lời cha mình đã nói: 
“Thứ con người thực sự sợ nhất, chính là những gì họ chưa từng biết đến.” Đúng vậu, chính vì 
bọn họ không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên mới thấy sợ hãi. Trong bóng tối đã như 
vậu, giờ gặp phải lũ quái thú này, cũng vẫn như vậy. Thứ bọn họ trông thấy đó, không giống 
khủng long cho lắm, nhưng lại không thể nói được là thứ quái thú gì. Như Lữ Cánh Nam cũng 
từng dặn đi dặn lại bọn họ rằng, trong thế giới vị tri, tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. 
Chính là sự mù mờ không biết này đã khiến cho nỗi sợ nảy mầm trong lòng thành viên trong 
đoàn. Phải rồi, máu tính, trong máy tính xách tay giáo sư Phương Tân đưa cho gã, chẳng phải 
đã cài đặt toàn bộ thư viện Britanica vào rồi hay sao, ít ra chắc cũng có thể tra tìm các tư liệu 
liên quan chứ. 


Trang 1.600/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ tới đâu, liền nói ngay: “Không cần lo lắng như vậy, không biết là cái 
gì, thì chúng ta tra cứu là sẽ biết ngay. Nhạc Dương, máy tính đâu.” 


Nhạc Dương cũng nói: “Phải rồi! Nếu quét vật mẫu vào máy tính, để nó đối chiếu hình ảnh, vậu 
là chúng ta có thể tìm được tài liệu tương ứng trong kho của thư viện Britanica rồi. Sao mà tôi 
không nghĩ ra được nhỉ, giáo sư Phương Tân đã dặn ởđi dặn lại chuyện này rồi cơ mà.” 


Máy tính đã được lấy ra, lắp đặt xong xuôi, mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. 
Trước tiên bọn họ dùng ống kính cỡ nhỏ quét hình dáng của lũ cá quái dị kia vào máy tính, xử lý 
thành hình ảnh, sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt do giáo sư Phương Tân cài đặt bắt đầu tìm 
kiếm. Sau khi nhập vào một số thông tin cần thiết, máy tính sẽ tiến hành tìm kiếm so sánh giữa 
hình ảnh quét được và kho hình ảnh của nó, các hình ảnh nào thỏa mãn điều kiện sẽ được mở 
ra, nếu không tìm được, nó sẽ tự động thêm thứ này vào trong kho hồ sơ của mình. 


Tốc độ xử lý của máu tính rất nhanh, tổng cộng tìm ra được một trăm ba mươi tám bức ảnh có 
những nét tương đồng. Sau đó chín người bọn Trác Mộc Cường Ba bắt đầu quây thành một 
vòng tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình máu tính, dùng mắt thường để phân biệt. Rất nhiều 
loài cá có những đặc trưng rõ ràng là khác hắn bị loại ngay lập tức. Đến ảnh thứ năm mươi bảy, 
Nhạc Dương kêu toáng lên trước tiên: “Chính là nó rồi! ” 


Quả nhiên, bức ảnh con cá trong máy tính và loài cá họ bắt được hết sức giống nhau, cũng hệt 
như một con mắt, không có đuôi cũng không có vây, thân thể bèn bẹt, nhưng phần chú thích 
bên dưới lại khiến họ giật mình đánh thót, đâu là hình ảnh phục nguyên dựa trên hóa thạch của 
một loài cá Trung Quốc sống ở cửa biển từ kỷ Cambrian cách đâu 530 triệu năm, chỉ dài khoảng 
từ 1-1.5 centimet, hiện nay đã được các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của các loài động 
vật có xương sống hiện đại. 


Sean vò vò mái tóc bạc kêu toáng lên: “Oh, bull shitl ” 


Nhạc Dương run run: “Kủ Cambrian? Năm trăm triệu năm trước? Còn sớm hơn cả khủng long 
nữa hải ” 


Trương Lập thì lập bập không ngừng: “Không thể nào! Không thể nào! Lũ cá chúng ta bắt được 
to hơn trong này nói nhiều. Tuyệt đối không thể nào như vậy được.” 


Đội trưởng Hồ Dương lau lau khẩu súng trong tay, nói: “Xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền 
sử mất rồi, hừ...” 


Trong óc Ba Tang chợt lóe lên điều gì đó, câu nói ấy, chắc chắn là anh ta đã nghe ai nói rồi. 
“Xem ra, chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi! ” Ai nói vậy nhỉ? 


Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ lại tra ra kết quả như thế, nhưng hình ảnh 3D trong máy 
tính và con cá hôm nay bắt được giống nhau đến chín mươi lăm phần trăm. Sự tồn tại của 
những sinh vật này đã vượt quá phạm vi có thể lú giải của họ rồi. Lẽ nào ở vùng đất bí mật trong 
truyền thuyết này, lũ sinh vật tiền sử ấu vẫn được bảo tồn cho đến ngày naự? Xem ra, Shangri-la 
không chỉ là thiên đường của nhân loại, mà còn là thiên đường của tất thảu các loài sinh vật khác 
nữa. Ở vùng đất đầu rẫu những loài thú khổng lô ấy, tỉ lệ sống sót của họ liệu được bao nhiêu 
phần trăm? Không, không thể sợ hãi được, ta không thể sợ hãi được, gã lắc mạnh đầu, thả lỏng 
cơ mặt đang căng cứng, nở một nụ cười. 


Trang 1.601/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương để ú thấy nụ cười trên mặt Trác Mộc Cường Ba, liền hỏi: “Cường Ba thiếu gia, lẽ 
nào anh không sợ ư? ” 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: “Nếu chúng ta đã biết chúng là thứ gì, vậu thì sao phải sợ 
nữa chứ? Đoạn đường đen tối nhất, khó khăn nhất chúng ta còn vượt qua được, còn chuyện gì 
đáng sợ hơn là trôi dạt lênh đênh giữa một vùng biển không có ánh sáng, không có phương 
hướng, cũng chẳng có thức ăn đây? Cần gì phải tự mình dọa mình làm gì chứ? ” 


Nhạc Dương nghe Cường Ba thiếu gia nói vậu, nghĩ lại thấu cũng phải, nỗi sợ trong lòng lập tức 
giảm đi một phần đáng kể. 


Lúc này, chỉ nghe pháp sư Á La nói: “Nhìn kìa, chúng ta sắp ra đến nơi rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba ngấng đầu lên, nếu nói vùng biển ngầm này và tảng nham thạch bên trên 
giống như một cái miệng khổng lô há lớn, vậy thì con thuyển nhỏ của họ đã từ trong sâu trong 
cổ họng đi ra đến đầu lưỡi. Lúc này nhìn qua môi trên của cái miệng khổng lồ ấy đã trông thấy 
bầu trời thuộc về Shangri-la rồi. Chỉ có điều... bên ngoài cái miệng khổng lồ này là một thế giới 
như thế nào đây? 


Nham tầng màu đen trên đầu hướng dần lên phía trên, vạch một đường cong ra xa, đoạn cuối ở 
hai bên nối liền với biển. Còn ở đây, đỉnh vòm đá đen cách mặt biển cả mấy trăm mét, đi tiếp 
về phía trước, mặt phẳng nghiêng đột nhiên lớn hẳn, giống như bị lưỡi dao cắt lìa, vô số thực vật 
họ dây leo không rõ là loài gì mọc buông xuống bên mép mặt cắt, trông giống như lũ sứa vung 
vẫy xúc tu. Có lẽ chúng rất dài, nhưng từ xa nhìn lại, chỉ có cảm giác như những sợi lông mi 
cong cong mà thôi. Nhìn qua tấm rèm do dây leo quây thành ấu, bên ngoài chính là bầu trời của 
Shangri-la, một nơi không thuộc về bất cứ ngóc ngách nào của thế giới này, mà chỉ thuộc về 
Shangri-la. Giống hệt như hình ảnh trong Hương Ba La Mật quang bảo giám. Lúc nàu họ mới 
biết, người xưa đã tả thực Shangri-la như thế nào. Đồng thời họ cũng hiểu, vẳng mặt trời tựa 
như ánh đèn hườnh quang ấy là như thế nào. 


Bầu trời của Shangri-la, giống như một khe nứt! 
Giống như một nét vạch trên nền trời khi ta ở trong hang sâu nhìn lên bầu không! 
Nhưng lại khác ở chỗ, ngấng đầu nhìn lên, không thấu bầu trời, mà chỉ có mâu. 


Đây là một thế giới, không thấy mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở 
phương Tây, nhưng quanh năm đều được ánh dương tỏa chiếu. 


Toàn bộ bầu trời của Shangri-la bị một tầng mây trắng che phủ, không thấy bầu trời xanh trong, 
cũng không thấy núi non, chỉ thấy một khe hẹp dài màu trắng toát, bên trong cuồn cuộn mâu 
trắng. Những đám mây ấy cũng không phải thứ mây trắng thông thường, mà không ngừng biến 
đổi màu sắc, có chỗ như ráng chiều rực rỡ, có chỗ lại như cực quang. Những tia sáng chẳng biết 
từ đâu mà ra, giống như chớp lóe trong các tầng mây lúc mưa bão vậy, nhưng uy lực thì lớn hơn 
tia chớp cả trăm ngàn lần. Cả một dải mây dài rực lên những tia sáng trắng chói, chói lòa cả một 
vùng Shangri-la, hình thành nên vẫng dương giống như ánh đèn hườnh quang mà Trương Lập 
từng nhận xét. Có lẽ, nói một cách chuẩn xác hơn thì bầu trời của Shangri-la giống như một con 
rắn khổng lỏ quẫy động, toàn thân phát ra tia sáng bạc. Bên dưới con rắn bạc lại có thể trông 
thấy từng đóa từng đóa mây, màu sắc biến ảo theo sắc trời, lúc như ngọn lửa rực cháy, lúc lại lóe 


Trang 1.602/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sắc lam của tia chớp, rồi thoắt cái đã chuyển thành màu xanh lục của cầu vồng, giống như vô 
vàn pháo hoa liên tục nở rộ giữa tầng mâu, đóa này vừa trắng bạc lóa lên, đóa khác lại tim tím 
hồng hồng, đóa này vừa tắt đã có đóa khác lập tức bùng lên rực rỡ. 


Đây chính là bầu trời của Shangri-la. Có thể nói, nó giống như một đại vũ đài được trang trí rực 
rỡ sáng ngời hơn. Trên nền ánh sáng trắng có vô số ánh sáng rực rỡ đủ màu chiếu tới - thực là 
một vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp thông thường, là ân điển của tự nhiên vĩ đại, chỉ ai được 
chứng kiến mới có thể cảm nhận, chứ dùng bút mực thực khó hình dung cho hết. Những người 
trên thuyền đều ngắng đầu lên nhìn trời, nhất thời ngây ngẩn, hoàn toàn quên hết mình đang ở 
đâu, quên cả những mối hiểm nguy đang rình rập xung quanh họ. 


*Đó chỉ là do vô số mây mù che khuất cả bầu trời, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mâu gây 
phản xạ chiết xạ, thế nên ở bên trong nhìn ra sẽ thấu những đám mây phát sáng.” Trương Lập 
nói. 


“Đúng vậy, chúng ta biết.” Nhạc Dương và những người khác đáp. 


“Trong tầng mây có vô số ion mang điện, va chạm nhau, nên mới có ánh chớp lóe lên. Năng 
lượng bùng phát cường độ khác nhau, nên màu sắc hiện ra cũng khác nhau.” Đội trưởng Hồ 
Dương nói. 


“Đúng vậy, chúng tôi biết.” Đường Mẫn và những người khác đáp. 


kôi đâu có không gian đủ lớn, nên đã hình thành một hệ thống khí quyển đặc hữu như một tầng 
mây mù. Bên dưới đó còn có các áng mây do hoàn cảnh xung quanh và khí hậu đặc biệt của 
Shangri-la nên nhìn chúng có vẻ trắng hơn một chút.” Ba Tang nói. 


“Đúng vậy, tất cả những điều này chúng tôi đều biết cả.” Nhạc Dương không nhịn được nói, 
“Nhưng có thể kết hợp một cách hoàn mỹ như vậy, ngoài tự nhiên vĩ đại ra, thử hỏi còn ai có 
thể làm được nữa đây? ” 


Trương Lập cũng không nén được, hướng về phía bên kia bờ biển hét lớn: “Shangri-lal Chúng ta 
đã đến! ” 


“Shangri-la, chúng ta đã đến! ” Bị cảm xúc của Trương Lập chỉ phối, cả bọn đều hướng về vùng 
mây khói huyền ảo ấy, đồng thanh hét vang. 


Mặc dù phía trước vẫn là một vùng sương mờ mịt, mặc dù Shangri-la vẫn còn lấn khuất trong 
mây, nhưng tiếng hét ấy tựa hồ đã đánh thức cả lịch sử đang sau ngủ. Cả bọn đứng ở mũi 
thuyền, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng mây vụ, ngước lên hứng gió biển, con thuyền đạp 
sóng tiến lên. Shangri-la, sau nghìn năm tịch mịch, sẽ lại một lần nữa đóng dấu chân con ngườiÏ 


Dường như Shangri-la cũng hồi đáp lại tiếng hét của bọn họ. Xa xa nổi lên những âm thanh ồn 
ã từ phía bóng tối sau lưng vắng đến. Lúc nàu những người trên thuyền đều đã có kinh nghiệm, 
nên lập tức nhận ra đó là... âm thanh của nước triều! Cuối cùng, đợt thủy triều thứ mười lăm đã 
tới, chỉ có điều lần này, sóng lớn sẽ đem họ cuốn về phía Shangri-la, về nơi thiêng liêng thần 
thánh nhất trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều trở về vị trí, buộc chặt dâu an toàn, nín 
thở chờ đợi. 


Sóng thủy triều nhanh chóng đẩy con thuyền hình rắn tiến về đích đến, nhưng phía trước là biển 


Trang 1.603/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rộng mênh mang chứ không phải địa hình miệng loa kèn, sóng không còn cuồn cuộn hung hãn 
như lúc ở trong vùng tối tăm kia nữa, mà giống như đồi cát di động, đấy con thuyền nhẹ nhàng 
lướt nhanh ra khỏi vùng bị vòm đá che khuất. Cuối cùng, con thuyền cũng như chú chim nhỏ 
thoát khỏi gông cùm, hoàn toàn rời khỏi vách đá khổng lồ phẳng như đao cắt phía trên. Bây giờ 
bọn họ mới thực sự nhìn rõ vùng biển đây rẫy những loài sinh vật thời tiền sử này: dưới nước, 
hoàn toàn là thiên đường của lũ sinh vật phù du, các loại cá nguyên thủy và sứa không rõ tên tụ 
tập từng đàn từng đàn trên mặt nước, thi thoảng lại có một bóng đen to lớn thình lình ở dưới 
nước sâu trồi lên, miệng tựa như cái thìa khổng lồ, xúc một xúc rồi lập tức bỏ đi, như thể sợ bị 
loài nào khác to hơn đuổi giết vậu. 


Bọn họ trông thấy một con cá mập khổng lồ, rất giống cá mập trắng, nhưng hình dáng to gấp 
hai ba lần, đại khái dài khoảng mười mét, đang ăn một lũ cá nhỏ có cái đầu trông như mũ giáp, 
vì nấn ná tham lam đớp thêm một miếng nữa, liền bị tên thợ săn còn đáng sợ bội phần ở phía 
sau cắn ngang lưng đứt làm đôi mảnh; tên thợ săn khổng lồ hình dáng giống cá voi lưng gù, 
nhưng lại sở hữu hai hàm răng sắc nhọn, chỉ ngậm nửa sau của con cá mập khổng lồ vội vã chạu 
khỏi hiện trường; sau lưng nó là một con quái vật đáng sợ khác, có bốn vâu mái chèo, đầu trông 
như đầu cá sấu, dài đến ba chục mét đang đuổi theo; con vật giống cá voi lưng gù đang nuốt vội 
nuốt vàng nửa con cá mập, bị đuổi cuống quá, đột nhiên đổi hướng lao thắng xuống đáy biển 
như một cái bóng khổng lồ chỉ thoáng hiện trong bóng tối đã biến mất không tăm tích, như thể 
bị một kẻ mai phục nào đó nuốt chửng rồi; con vật có cái đầu cá sấu dường như cũng dự cảm 
được nguy cơ, liền quay đầu bơi đi, chẳng mấy chốc cũng biến mất ở vùng biển sâu. Trên mặt 
biển lại nhanh chóng tụ tập lại một đám sinh vật phù du và cá nhỏ, cùng với con thuyền của bọn 
Trác Mộc Cường Ba, dập dẻnh theo sóng tiến về phía bờ biển bên kia. 


Đây là thế giới nguyên thủy ngập tràn giết chóc và cướp đoạt, cảnh truy bắt và bỏ trốn diễn ra 
liên tục mọi lúc. Nhìn những loài cá và sinh vật biển không biết gọi tên thế nào kia, bọn họ cuối 
cùng đều vững tin rằng, đâu chính là thời đại cổ sinh, thời gian nơi vùng đất này dường như đã 
dừng lại, tạo nên một thời không vĩnh hằng trong hoàn cảnh bị cách lụ hoàn hảo. Ở nơi đây, dù 
là sinh vật cổ từ mấy trăm triệu năm trước, đều không hề tiến hóa một chút nào. 


Tiến vào Shangri-la 


Trên mặt biển hơi nước dâng mờ mịt, tâm nhìn xa đại khái không vượt quá hai kilomet. Trong 
khu vực hình tròn có bán kính hai kilomet ấy, họ liên tiếp chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn 
diễn ra, như từng bộ phim về thời tiền sử liên tục được chiếu lên màn hình, vô cùng sinh động 
và chân thực. Lữ Cánh Nam sực nhận ra một vấn đề, lên tiếng: “Con thuyền này của chúng ta ở 
đâu không thể coi là lớn lắm, tại sao lại không bị tấn công nhỉ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương bực dọc trả lời: “Hừ, hừ, phải đấy, chỉ cần một cú thôi, là cả bọn chúng ta 
toi hết rồi.” 


Nhạc Dương nói: “Đợi chút đã, tôi nghĩ là mình có đầu mối rồi đâu. Cường Ba thiếu gia, còn 
nhớ lúc chúng ta mới phát hiện ra con thuyền này không? Lúc ấy chúng ta có tranh luận một 
hồi, không biết vỏ ngoài con thuyền này làm bằng vật liệu gì. Chúng ta đã cho rằng đấy là vật 
chất nhân tạo dạng keo, ấy là bởi chúng ta cho rằng người xưa không thể tìm được sinh vật 
khống lỏ nào để lột da bọc cho cả một con thuyền dài mười mấy mét, nhưng giờ xem ra...” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Y cậu là, vỏ ngoài của con thuyền này... ” 


Trang 1.604/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương gật đầu: “Không sai, đây chính là trí tuệ của người Qua Ba hoặc giáo đồ của giáo 
phái bí mật ấu. Con thuyền này được căng bằng da của một loại sinh vật nào đó, nguyên hẳn 
một tấm da. Sinh vật nào sở hữu một tấm da lớn như vậu, chắc hắn lúc sống thể hình cũng hết 
sức vĩ đại. Trong tấm da chế tạo nên con thuyền, nhất định là có tín hiệu sinh học nào đó mà 
chúng ta không thể cảm ứng được. Chính tín hiệu nàu đã cảnh báo với các sinh vật khác ở đây 
rằng con thuyền của chúng ta rất nguy hiểm. Lũ cá nhỏ hẳn là muốn đến bên để được nương 
nhờ, bảo vệ. Con sứa khổng lỏ rõ ràng không có mắt, hoặc cảm ứng sai sót gì đó, nên mới tùy 
tiện đến tìm thức ăn, còn những loài sinh vật khổng lồ khác, thảu đều không dám tiến lại thuyền 
của chúng ta quá gần. Cũng có nghĩa là, những người khác dẫu có tìm được lối vào qua sông 
ngầm, thì cũng chỉ có con thuyền mà chúng ta đang ngồi đây mới có thể tiến đến gần Shangri-la 
được! Trí tuệ của cổ nhân thật đáng sợ, thật đáng sợi ” 


Sean nói: “Không đúng, cậu quên con mực khổng lô ở trong bóng tối rồi à? Nó còn quấn cả con 
thuyền của chúng ta lại còn gì. Chắng lẽ nó cũng không có cảm ứng gì sao? ” 


Nhạc Dương biện bác: “Nhưng mà, anh Sean này, đừng quên rằng con mực ấy không hề tấn 
công thuyền của chúng ta, nó chỉ quấn lấy, nhè nhẹ, chảm chậm, như sợ làm kinh động hoặc 
làm hỏng con thuyền này vậy, đúng không nào? ” 


Sean gật gật đầu trầm tư: “Ý cậu là, con mực ấy vốn không hề có ý định tấn công thuyền của 
chúng ta, mục đích của nó cũng giống như lũ cá nhỏ kia, chỉ muốn tìm sự bảo vệ thôi à? ” Sean 
tức khắc thấy sống lưng lạnh toát. Đến cả con vật khổng lỗ với những xúc tu dài hai ba chục mét 
cũng áp sát con thuyền này để được bảo vệ, từ đây có thể tưởng tượng, lúc còn sống, con vật đã 
bị lột da để chế thành con thuyền này lớn đến chừng nào. 


Trương Lập nói: “ỨỪm, con thuyền này chắc chắn là mới được chế tạo về sau, vậu thì những 
người thời đó làm cách nào để tiến vào Shangrila nhỉ? Bọn họ không thể sở hữu một con 
thuyền như vậy từ trước khi đến Shangri-la được? ” 


Nhạc Dương gật đầu: “Không sai, nhưng anh có còn nhớ bức bích họa trong Đảo Huyền Không 
tự mà Cường Ba thiếu gia kể không? Thuyền người xưa sử dụng lớn hơn con thuyền này rất 
nhiều. Có thể họ đã tìm được một đường sông ngầm thích hợp sử dụng thuyền lớn, còn chỗ 
rộng nhất của con sông ngầm chúng ta đi qua cũng chỉ khoảng hai ba chục mét. Hơn nữa, người 
xưa đâu chỉ có một con thuyền lớn. Trên vùng biển này, nếu có đội thuyền lên đến cả ngàn con 
thuyền lớn, đương nhiên họ mới chính là chúa tế của hải dương rồi. Sinh vật trong giới tự nhiên 
có to lớn đến mấy, thì cũng sao bì được với máu móc của con người? Anh nhìn thấy những con 
tàu chở dầu tải trọng lên đến mấy chục nghìn tấn chưa? Trong tự nhiên làm gì có sinh vật nào to 
lớn được đến thế đâu cơ chứ? ” 


Lời của Nhạc Dương làm mọi người bất chợt miên man suy tưởng. Nghìn năm về trước, một đội 
thuyền vô địch gồm hàng ngàn con thuyền khổng lồ lênh đênh trên vùng biển nguyên thủy, tiến 
về thánh địa trong lòng họ... Cảnh tượng ấy mới thực hùng tráng xiết baol 


Chợt tiếng kêu của Đường Mẫn vang lên kéo mọi người đang đắm trong suy tư vụt quay về thực 
tại: “Shangori-lal Nhìn kìal Đó chính là Shangri-lal ” 


Càng tiến về phía trước, hơi nước mờ mịt càng nhạt dần. Nơi xa xăm phía trước tựa như một 
bức tranh thủy mặc trong sương. Shangri-la trong truyền thuyết đang dần vén tấm màn sa mông 
lung lên, phô bày vẻ đẹp diễm lệ nhất của mình trước mắt đám người đã bị giàu vò suốt một 


Trang 1.605/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chặng đường dài đến đây ấu. 


Những con sóng dập dìu đấu Shangri-la phía xa xa lại gần đám người ôm hụ vọng đã vượt qua 
bao khó khăn đó. Shangri-la tựa nàng thiếu nữ trong đêm đầu, buông rơi dần từng lớp áo mỏng 
như cánh ve, thẹn thùng để lộ thân thể đẹp mê hồn, khiến lòng người không khỏi bừng bừng 
dậy sóng. Thứ đầu tiên hiện lên trong quảng sương là những bóng cây màu xanh xám. Không, 
nên nói là bóng rừng mới đúng. Nhìn từ xa, vạt rừng màu xanh mực bất chợt lơ lửng hiện ra, 
rậm rạp um tùm, như một tấm thảm ma quái trải giữa không trung, và tận cùng thì biến mất nơi 
đường chân trời. Những người trên thuyền đều hiểu rõ, nhìn từ xa, ba tầng bình đài chỉ có phần 
đầu chìa ra ngoài trông thấu được, nên cảnh đẹp mới như thể có đình đài lầu các lớp lớp mọc 
giữa không trung vậy. Đến gần hơn nữa, trong rừng cây lại thấp thoáng thứ khác, những bóng 
nước lấp lóa, thì ra là thác nước khổng lỏ. Nhưng cảnh tượng thực sự “nước bay thẳng xuống ba 
nghìn thước, tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây 1” ấu, sợ rằng cả Thi tiên Lý Bạch cũng chưa 
chắc đã được tận mắt thấy. Chỉ ba tầng bình đài ở đây mới có độ chênh trên hai nghìn mét theo 
chiều thẳng đứng như thế, dù cách xa nghìn dặm, cảnh tượng nom vẫn rõ ràng. Ngoài nơi nàu 
ra, ở bất cứ nơi nào, bất cứ ngóc ngách nào trên trái đất nàu, cũng không thể thấy được thác 
nước nào khác như vậy. Từ xa nhìn lại, như có muôn vàn sợi tóc mây mượt mà buông xuống bờ 
vai mịn màng trắng muốt của nàng thiếu nữ, có sợi buông chùng xuống mặt biển, khiến người ta 
có cảm giác như thấy những dải lụa từ trời cao buông xuống, có thể cứ nương theo đó mà leo 
lên, còn lại hầu hết đã tan biến không tăm tích giữa tầng không. Cuồng phong vừa nổi lên, 
những sợi tóc mong manh đó bay tung, thác nước lúc này thực chẳng khác nào con rồng múa 
lượn trên chín tầng trời cao, cuồn cuộn giữa biển mâu. 


Đến gần hơn nữa, thác nước bỗng trở nên mông lung, cuồn cuộn tung bay, tỏa sáng lấp lánh 
đón cơn gió lành, vô vàn giọt nước lóng lánh tựa như cát bạc từ kẽ ngón tay tiên nữ mờ mịt rơi 
xuống. Nước từ bình đài ba bậc tuôn thẳng xuống, đúng như cổ nhân đã nói: “Thượng cấp như 
phiêu vân đà luyện, trung cấp như toái thạch thôi băng, hạ cấp như ngọc long tẩu đàm 2.” Rừng 
cây cũng nhạt dần màu xanh mực, hiện lên sắc biếc như màu ngọc phỉ thúy, cảnh tượng vô cùng 
thơ mộng. 


Tầng sương mù mờ mịt dày đặc trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, ánh sáng hiện ra. Không 
còn hơi nước ngăn trở, chỉ thấu nước ở trong núi, núi soi bóng dưới biển, biển xanh cát bạc, trời 
nước liền nhau, mây lững lờ trôi dưới biển, cá bay trên trời cao, không sao còn phân biệt nổi đâu 
là trời, đâu là núi, đâu là nước nữa, thật đúng là như đặt chân vào thời đại cổ sinh, người đi giữa 
mây và nước. 


Cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở, không cần đến đôi mắt để quan sát nữa, mà chỉ hít cơn 
gió biển trong lành mát rượi, lắng nghe tiếng sóng tựa như tiếng đàn, thân thể và tâm hồn đã 
thư thái khoan thai, từng milimet da thịt đều như được bàn tau mềm mại của người tình vuốt ve 
nhè nhẹ, từng lỗ chân lông đều căng lên hít đầu không khí, như muốn hòa làm một với thế giới 
này. Đó là lời kêu gọi của Shangri-la, là nỗi nhớ nhung đã nung nấu quá lâu, họ thực sự khao 
khát được lắp cho con thuyền này thêm đôi cánh, đón gió bay thẳng đến bến bờ thần thánh bên 
kia, như chim én về rừng, bay vào thiên đường trong lòng họ. Tất cả mọi người đều không sao 
ghìm nổi cảm xúc dâng trào lên trong lòng, mặc cho mục đích riêng là gì, khi tận mắt trông thấu 
Shangri-la, họ đều đã bỏ lại tất thảy những ý niệm thế tục tầm thường, chỉ cầu mong được đến 
gần thêm chút nữa, gần thêm nữa... Duy chỉ có Ba Tang, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn chằm 
chằm vào chốn xa xăm mờ mịt, trong lòng thầm cười nhạo: “Phì, một thế giới đầy rẫy quái thú 


Trang 1.606/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoành hành, địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.” 


Chẳng bao lâu sau, Nhạc Dương bắt đầu thấy buồn bực khó chịu, bởi vì giữa chốn mây xanh núi 
biếc ấu, mãi vẫn chưa thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ vẽ trong Hương Ba La mật quang bảo 
giám, mà chỉ có một màu xanh trải dài ngút ngát. Nhạc Dương lấy làm nghi hoặc thầm nhủ: 
“Đây rốt cuộc có phải Shangri-la không nhỉ? Liệu có khi nào chúng ta đã trôi dạt đến một nơi kù 
quái khác rồi không? ” 

“Có thể ở chỗ này không đúng góc độ.” Anh chàng thẩm tự an ủi mình như thế. 

Lần này sóng thủy triều đưa con thuyền nhỏ đi một mạch đến cách bờ chưa đầy mười dặm rồi 
mới rút xuống, con thuyền tiếp tục thuận đà tiến lên. Chỉ có điều, những người trông thấy vùng 
xanh ngút ngàn ấy đã không sao nén nổi kích động trong lòng, không cần phát hiệu lệnh, ai nấy 
lần lượt cầm mái chèo lên, trong thuyền ngoài thuyền đồng loạt vang lên tiếng quạt nước ì oạp. 


Vùng nước gần bờ khác hẳn vùng biển sâu, nước trong suốt phản chiếu rõ nét từng vệt mây trên 
cao, cũng có thể trông thấy bãi cát dưới đáu biển và cả một thế giới rực rỡ khác. Rặng san hô 
rực rỡ sắc màu như những tòa pháo đài, sứa ngũ sắc và các loài cá bơi lội tung tăng trong các 
pháo đài ấu, còn có cả những sinh vật chưa từng thấy bao giờ lộ ra bộ mặt nanh ác, chằm chằm 
rình rập cư dân sống trong pháo đài và những kẻ đang chạy trốn tìm nơi ẩn nấp. Dưới lớp cát là 
nơi náu thân của sâu ba lá. Loài động vật vỏ cứng mọc xương bên ngoài ấy nhất định là chẳng 
ngon lành gì, nên có thể bơi lội tung tăng khắp nơi trong làn nước, cơ hồ không chút lo lắng về 
an nguy của bản thân. Chỉ thi thoảng, nền cát đột nhiên cuốn lên một làn khói mù, vài vật thể to 
tướng được ngụy trang rất khéo bất ngờ từ phía dưới nhao lên. Bọn chúng có đôi càng lớn rất 
khỏe, vỏ thân sâu ba lá không hứng chịu nổi dù chỉ một đòn. Bọn Trác Mộc Cường Ba còn 
trông thấy hải sâm cụ 3 dài ba bốn chục mét, to như cánh tay người, cua cụ riêng cái mai đã 
rộng đến hai mét, nếu tính cả đôi càng thì cơ thể phải dài đến hơn sáu mét, và cả tôm cụ... Dĩ 
nhiên, chúng đều là thức ăn của một loài động vật giáp xác khổng lồ khác nào đó. Về sau tra lại, 
loài sinh vật cổ ấy tên là sam bau, là tổ tiên của sam hiện đại. 


Nhiều lúc hải sâm cụ bị san hô cụ đuổi ra khỏi pháo đài, trở thành món ngon cho các loài động 
vật khác, còn bọn cầu gai cụ thì xem ra từ thời viễn cổ đã bắt đầu ra tay với lũ san hô cụ rồi. 
Ngoài ra còn có những thứ kỳ hình quái dạng như con bút đá, luy biển, bách hợp biển nữa, ngau 
lập tức bọn họ không cách gì đoán ra được chúng là cụ kụ của loài gì, về sau phải tra lại tư liệu 
mới biết được. Nhưng tuyệt đại đa số các sinh vật nàu, ngay cả trong tư liệu cũng chẳng có gì. 
Chẳng hạn như một con nhện biển khổng lô... áng chừng là cụ kụ của loài nhện, có sáu cái chân 
khẳng khiu dài hơn ba mét, có thể dệt lưới dưới mặt nước. Để duy trì hô hấp, không biết lũ nhện 
này dùng cách gì mà bọc được một khối không khí dưới nước, làm thành một cái túi hơi để nằm 
bên trong, rồi quăng tấm lưới vừa dệt ra như ngư phủ đánh cá, bản thân chỉ việc ở trong túi khí 
đợi con mồi sa bẫu. Họ còn trông thấy rất nhiều loại thực vật họ thủy tảo, hình dạng quái đản lạ 
kù, có thứ giống con hải sâm khổng lồ, cũng có thứ trông như con cầu gai, chẳng rõ là lũ sinh 
vật biển k sinh trên đám thực vật ấu, hay đó chính là động vật nữa. 


Đến gần hơn nữa, bờ biển đã ở ngay trước mắt, bãi cát màu bạc trải miên man, sau bãi cát là 
vùng đất bazan đỏ rực như lửa. Vào sâu hơn nữa, ban đầu hiện lên những cây đại thụ khổng lỗ 
mọc lưa thưa, cuối cùng thì dàu đặc dân lẫn vào nhau thành một biển xanh mênh mông. Lam 
sáng, trắng bạc, đỏ lửa, lục biếc, tựa như có cây bút trong tay người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu đã 
tô các sắc màu lên khung cảnh bên dưới bầu trời Shangri-la, như thể những làn sóng biển không 


Trang 1.607/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dừng lại mà vẫn tiếp tục tràn lên bãi cát dài để hóa thành dải màu sắc dập dòn lan tỏa. Mặt biển 
biêng biếc, bờ cát trắng gợi nhắc cho người ta mùa xuân ở Hawaii, vô số vỏ sò và những sinh vật 
biển thuộc họ giáp xác trông như lũ rùa theo sóng tập ởi tập lại cách lên bờ. Nhìn bước chân 
chập chững loạng choạng, thấu rõ ràng là chúng vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Nơi đây là vùng 
đất đã bị lịch sử lãng quên. 


“Ha hal Chúng ta tới rồi! Ha ha! ” Mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương, Sean đều cười lớn, 
nhảy cẵng lên ở phía đầu thuyền. Họ đã tới rồi, họ vẫn còn sống, họ phải gào thét lên với bầu 
trời, để cả Shangri-la nàu nghe thấy tiếng hô hoán hạnh phúc của họ. 


Mực nước sâu chưa đến hai mét, Trương Lập nôn nóng không thể chờ đợi được thêm nữa, chỉ 
nhăm nhăm chực nhảy xuống nước, cảm nhận xem biển ở Shangri-la thế nào, nhưng đều bị đội 
trưởng Hồ Dương kéo tay ngăn lại, hỏi: “Cậu có còn muốn đi xa hơn nữa không đấy? Không sợ 
bị ăn thịt à? ” 


Trương Lập giật bắn mình, giờ mới sực nhớ ra nơi đây không chỉ là vùng sơn thanh thủy tú như 
những gì họ đang thấy, mà đồng thời cũng là chốn hiểm nguy bốn bề đầy rẫu những điều đáng 
sợ rình rập. Đến khi thuyển mắc cạn trên bãi cát, không thể tiến lên được nữa, mọi người mới 
ngừng tay khua mái chèo, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, không xác định được có nên lập tức 
nhảy xuống thuyền không. Cuối cùng tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác 
Mộc Cường Ba nhìn bãi cát bằng phẳng phía mũi thuyền, chỉ thấu có một số động vật giáp xác 
cỡ nhỏ, xa xa rải rác rất nhiều đồi cát hình mảnh trăng lưỡi liềm, xa hơn nữa thì bắt đầu có thực 
vật sinh trưởng, sâu hơn nữa vào trong có thể thấu những mảnh lụa bạc từ trên trời cao buông 
xuống... Đây chính là Shangri-la, chính là nơi họ đắm say hướng về. 


“Đã đến đây rồi, chứng tỏ các vị thần minh ở Shangri-la đã đồng ý cho chúng ta lên bờ. Tuy 
phía trước vẫn còn khảo nghiệm, thế nhưng, bước đầu tiên này, thế nào thì cũng phải dấn tới đi 
chứ! Lấy ba lô của mọi người đi, chúng ta tiến lên! ” Nói đoạn, gã vươn tay xách ba lô của mình 
lên, nhảy xuống thuyền trước tiên. Hai chân giẫm lên mặt cát mềm mịn, tất thảu đều hết sức 
chân thực, không phải giấc mơ. 


Sean, Trương Lập, Nhạc Dương đều lần lượt nhảy xuống theo, cuồng chân chạy như điên trên 
bãi cát, tung tăng nhảy cẵng lên. Lữ Cánh Nam hỏi họ đang làm gì. Trương Lập cười lớn đáp: 
“Chúng tôi đang khảo sát xem ở đây có nguy hiểm gì không, đúng không mọi người? ” 


Nhạc Dương đứng thẳng hai chân trên bãi cát, làm bộ hết sức nghiêm túc sải chân bước một 
bước dài, sau đó cầm súng ngang trước ngực, đứng nghiêm như một anh lính nghỉ trượng, hùng 
hồn hô vang: “Tôi, Nhạc Dương, bước đi một bước nhỏ, nhưng, đây là một bước lớn của toàn 
nhân loại! ” Anh chàng còn chưa dứt lời, Trương Lập đã nhảy chồm tới đè cả người lên lưng, hai 
người cùng xoay mòng mòng, rồi ngã lăn ra đất. 


Trác Mộc Cường Ba bế Đường Mẫn xuống thuyền, đảo mắt nhìn những người đồng hành bên 
cạnh, lúc xuất phát là mười tám con người khỏe mạnh dồi dào tinh lực, lúc này chỉ còn lại chín 
người hành động được. Ai nấy gầy quộc tong teo, tựa như mới chạy khỏi nạn đói ở Phi châu 
đến, đàn ông thì râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù như tổ chim; còn phụ nữ, dung nhan tiểu tụu, 
tóc tai rối bời xơ xác, trên người tỏa ra một thứ mùi mà chính bản thân họ còn không chịu đựng 
nổi. Nghe lời tuyên bố chính thức ấy của Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba chợt thấu chua xót 
trong lòng, lần mạo hiểm này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người ghi chép lại, vô 


Trang 1.608/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


số lần ác đấu với Tử thần trong bóng đêm cũng chỉ có thể tồn lưu trong kú ức của mấy người ở 
đây. Những người cũng ôm đầy khát khao hướng về Shangri-la đã bỏ mạng trong bóng tối mịt 
mùng ấu, tên tuổi họ lại càng không được ghi trong lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu vào tâm khảm 
của những người còn đang sống. 


Trác Mộc Cường Ba nói với Đường Mẫn, mình phải đến chỗ đồi cát quan sát địa hình. Mẫn Mẫn 
gật đầu, nhưng lại ngước nhìn vào trong thuyền, ý muốn nói vẫn còn hai người đồng hành đang 
sau ngủ, đã đến lúc phải đánh thức họ dậy rồi. Thấy Mẫn Mẫn đã trưởng thành hơn trước, Trác 
Mộc Cường Ba cảm thấy được an ủi bội phần. Nếu là trước đây, chắc chắn mười mươi là cô sẽ 
cuống quứt nhảy bổ lên lưng gã, nằng nặc đòi theo đến chỗ đồi cát rồi. 


Trác Mộc Cường Ba đứng lên đồi cát gần bọn họ nhất, dõi mắt nhìn phía xa, không phát hiện ra 
sinh vật khổng lồ nào, xem ra tạm thời họ đã an toàn cập bờ. Gã ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấu 
các thành viên trong đội của mình. 


Trác Mộc Cường Ba thấy Mẫn Mẫn đang khó nhọc kéo chiếc ba lô to tướng bước ởi trên bãi cát; 
Sean và đội trưởng Hồ Dương đang giúp khiêng Triệu Trang Sinh và Vương Hựu xuống thuyền; 
Trương Lập và Nhạc Dương phát tiết xong, cũng đến giúp một tay neo buộc con thuyền chặt 
lại... họ còn phải kéo nó lên bờ nữa, trước mắt không ai có thể nói trước được họ có còn phải 
ngồi trên con thuyền này trở về thế giới văn minh nữa không. Ba Tang đứng phía đằng xa, ta 
xách theo ba chiếc ba lô, có vẻ như anh ta đang nhớ lại, có điều nhìn nét mặt ấy, dường như 
cũng không có bao nhiêu kú ức được khơi gợi lên thì phải. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đang 
điều chỉnh máy móc. Pháp sư cứ lắc đầu lia lịa, sau đó lại gọi Trương Lập tới. Nhìn những thành 
viên trong đội của mình, muôn vàn cảm xúc khác nhau trào dâng trong tâm thức Trác Mộc 
Cường Ba. Những con người này, vừa mới cùng mình trải qua một cuộc hành trình vốn không 
thể nào hoàn thành được, trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất giữa bóng tối mịt mùng, chính 
nhờ mọi người cổ vũ lẫn nhau, mới có thể kiên trì đến phút cuối cùng này đâu. 


Rất có thể hành trình họ vừa trải qua là chuyến đi thuyển gian nan nhất trong lịch sử nhân loại, 
bảy nhà thám hiểm ưu tú nhất đã vĩnh viễn biến mất trong bóng đêm. Những người còn lại, đã 
dựa vào sức mạnh ú chí như thế nào để kiên trì đến tận bây giờ? Niềm tin của họ lớn lao biết 
nhường nào! Không có bọn họ, thì không thể có thời khắc này. Điều làm Trác Mộc Cường Ba 
cảm động nhất là, mặc cho gặp phải hoàn cảnh khốn cùng tới đâu, mặc cho phải đối diện hiểm 
nguy nhường nào, dẫu rằng cái chết đang ập đến gần, song không một người nào mở miệng nói 
muốn trở về hết cả. 


Những âm thanh rất nhỏ như tiếng vỏ sò bị giẫãm nát làm Trác Mộc Cường Ba cảnh giác. Gã 
không nhấc chân lên khỏi mặt đất, hơi dùng sức nhấn xuống, chỉ thấy gò cát dưới chân có dấu 
hiệu muốn lỏng ra; quan sát phía xa hơn, cả mười mấy gò cát hình mảnh trăng khuyết trên bãi 
cát nàu giống hệt như nhau, chỉ khác có mỗi kích cỡ lớn nhỏ, xem ra không khỏi quá quy luật 
rồi. Trác Mộc Cường Ba vội nhảy xuống khỏi gò cát, chạy ra phía thuyền. Nhạc Dương đang 
buộc dâu thừng ngước lên hỏi: “Cường Ba thiếu gia, có chuyện gì à? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Những gò cát bên kia quá ngay ngắn, hình như là tổ của loài sinh vật 
nào đó, tuy chúng còn chưa có động tĩnh gì, song tôi không dám chắc rằng chúng sẽ không tấn 
công. Nhanh lên một chút, có thể chúng ta phải rời xa nơi nàu đấu. Tôi đi xem Mẫn Mẫn thế 
nào đã, cô ấy đang gọi.” 


Trang 1.609/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba bước đến, liền nói với gã: “Nơi đây vẫn bị một loại điện 
từ hoặc thứ gì đó che chắn, kim chỉ nam và la bàn đều không thể chỉ đúng hướng, cũng không 
liên lạc được với thế giới bên ngoài. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài à? ” 
Lữ Cánh Nam đáp: “Nhưng giữa chúng ta với nhau thì có thể thông tin được.” 


Trương Lập chỉ lên đỉnh đầu nói: “Các dải đá xung quanh và đỉnh núi trên đầu đều có từ trường 
mạnh, gần như hình thành nên một cái lồng chụp xuống, sóng điện nào cũng không thể xuyên 
qua được, vì vậy chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài, từ bên ngoài cũng không thể nào 
phát hiện ra nơi đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Các máy móc khác thì sao? Có hoạt động bình thường không? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Trước mắt thì chưa có vấn đề gì, đang thu thập và sắp xếp các loại số liệu. 
Phải rồi, anh biết không, hàm lượng oxy trong không khí ở đây đạt đến ba mươi bảy phần trăm, 
gần gấp đôi so với không khí mà chúng ta trước vẫn hít thở đấy.” 


Nhạc Dương nói: “Chẳng trách tôi lại cảm thấy không khí ở đây đặc biệt trong lành, sức lực 


dường như cũng đột nhiên tăng lên gấp bội.” Nói đoạn, anh chàng lại hít mạnh vào hai hơi nữa. 
Sean nói: “Đây có lẽ là một nhân tố khiến sinh vật ở đây to lớn như vậy.” 


Đường Mẫn ở cạnh đó chợt lên tiếng: “Hai người bọn họ... dường như... dường như không ổn 
lắm.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Sao rồi? ” 


Đường Mẫn lắc lắc đầu: “Không biết, họ ngủ rất say, vẫn ở trong trạng thái ngủ sâu, không tài 
nào gọi dậy được.” 


Trương Lập nói: “Cô Mẫn Mẫn có dùng thuốc quá liều không? ” 


Đường Mẫn nói: “Tôi phải giảm bớt liều đi đấy, vì dược phẩm căn bản không đủ để duy trì trạng 
thái ngủ đông lâu như thế.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tạm thời gác chuyện đó lại đã, chuẩn bị cáng, chúng ta phải rời khỏi 
chỗ này, trong cát hình như có thứ gì đó. Hai người bọn họ...” Trác Mộc Cường Ba chạm tay 
vào động mạch cổ của Triệu Trang Sinh, cảm giác vẫn đập mạnh, bèn nói tiếp: “Có lẽ nghỉ ngơi 
thêm một chút sẽ thuyên giảm thôi. ” 
Trác Mộc Cường Ba quay sang nhìn Ba Tang đang quan sát bình đài trên đỉnh núi phía xa xa, 
hỏi: “Ba Tang, anh nhớ ra gì chưa? ” 


Ba Tang vuốt vuốt hàm râu quai nón xơ xác, nhưng giờ đã rất dài, lắc đầu nói: “Nếu là chỗ 
đó... 


Nhìn theo ánh mắt của Ba Tang, tầng bình đài thứ ba của Shangri-la hoàn toàn bị che phủ trong 
mây mờ đã hòa lẫn vào bầu trời tỏa sáng. Nếu bọn Ba Tang hồi đó ở trên tầng thứ ba ấy, thì 
vốn không thể nào thấy gì ở bên dưới, hơn nữa bình đài chẳng qua chỉ là một cách gọi tượng 
trưng, có lẽ đó là địa hình bậc thang rộng đến ba bốn chục cây số, cho dù đi trên đất bằng cũng 


Trang 1.610/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phải mất một hai ngày, càng huống hồ đó là rừng nguyên sinh bốn bể hiểm nguụ rình rập. Nếu 
bọn Ba Tang thực sự đã đến tầng bình đài thứ ba, sợ rằng cũng chưa đến được chỗ rìa mép mà 
nhìn xuống. 


Phía bên kia, dây thừng đã được buộc chắc, hai chiếc cáng đơn giản cũng được làm xong, 
Trương Lập thu dọn thiết bị điện tử, cùng khiêng Vương Hựu với Lữ Cánh Nam. Nhạc Dương và 
Đường Mẫn khiêng Triệu Trang Sinh. Những người khác quấn dây thừng quanh người làm trạo 
phu kéo thuyền; họ phải kéo con thuyền hình rắn này lên bờ, cất giữ xong xuôi trước. Con 
thuyền không chỉ kiên cố chắc bền, mà còn rất nhẹ, cả con thuyền lớn vậy mà áng chừng chỉ 
chưa đầy trăm cân. Trác Mộc Cường Ba kéo một cái, liền bảo ngay đội trưởng Hồ Dương và Ba 
Tang ra thay Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn. Cả bọn tiến sâu vào phía trong bãi cát. 


Quân đoàn trên cát 


Mới đi được mấy bước, Nhạc Dương đi đầu tiên đột nhiên kêu toáng lên: “Gượm đã, mọi người 
chớ động đậy! ” 


Thấy bộ dạng căng thẳng của Nhạc Dương, Trương Lập trêu chọc: “Sao hả? Giẫãm phải mìn à? ” 


Nhạc Dương nghiêm túc nói: “Cường Ba thiếu gia, anh vừa nói, những gò cát kia là tổ do loài 
sinh vật nào đó xây lên, vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức tránh xa chúng ra, phải vậy không? 


Hà 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Ưm, sao hả? Có vấn đề gì? ” 


Nhạc Dương nói: “Không, giờ tôi mới phát giác ra, tổ của chúng sợ rằng không chỉ là những gò 
cát hình mảnh trăng lưỡi liềm ấu, mà là... cả bãi cát nàu cơl Mọi người xem đi, kia kìal ” 


Nhìn theo hướng ngón tay Nhạc Dương chỉ, quả nhiên, trên bãi cát phẳng lì bỗng xuất hiện vô 
số gò cát nhỏ mắt thường khó mà nhận biết được. Những gò cát nhỏ ấy rõ ràng là đang chuyển 
động, lướt qua nơi nào, cát nơi ấu liền lún cả xuống, để lại những rãnh cát dài. Hiển nhiên là có 
sinh vật gì đó đang đào bên dưới lớp cát tiến lên. 


Trương Lập căng thẳng thốt lên: “Ủa, là gì vậy? ” 


Sean nói: “Không cần hoảng hốt, nếu là sinh vật ăn thịt thì chắc là sẽ từ từ vây kín lại, nhưng 
chúng không hề làm vậy, mà chỉ di chuyển không mục tiêu bên dưới lớp cát, tôi đoán có lẽ là 
một loài sinh vật nguyên sinh tiến hóa chưa cao lắm, không khéo cả cái miệng cơ bản cũng chưa 
tiến hóa ra nữa kìa, chúng ta không cần để ý đến chúng làm gì.” 


Nghe Sean nói, Trác Mộc Cường Ba bèn thử giẫm chân lên mấy chỗ loài động vật dưới cát kia 
tụ tập tương đối nhiều, quả nhiên không bị tấn công. Bấy giờ cả bọn mới yên tâm kéo thuyền 
đến cuối bãi cát. Bãi cát rộng chừng năm trăm mét, một đầu là bãi đá tảng bị sóng biển triển 
miên xối vào nom như những tảng thịt bị vuốt thú xé toang, tầng nham thạch rắn màu đỏ nâu lộ 
cả ra ngoài. Đến được chỗ nham thạch đỏ này cũng tạm coi như đã an toàn. Đây dường như 
một vùng đệm thiên nhiên, tắm nhìn rộng mở, bên dưới nham thạch kiên cố không thể có loài 
sinh vật nào di chuyển với tốc độ cao được, chỗ này cũng cách rừng rậm đến mấy dặm nữa, nếu 
có sinh vật ăn thịt nào xông ra, cũng có thể dễ dàng phát hiện. 


Mấy người bọn Trương Lập khiêng Vương Hựu và Triệu Trang Sinh lên đặt trên vùng nham 


Trang 1.611/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thạch đỏ, hai người ở lại chăm sóc, mấy người quay về giúp kéo thuyền. Sean lắm bẩm: “Hụ 


vọng con thuyền này được làm bằng da của một loài lưỡng thê. 
Đội trưởng Hồ Dương lấy làm kỳ quái nói: “Anh nói gì thế? ” 


Nhạc Dương lặp lại một lượt, Trương Lập lập tức vỗ tay nói: “Tôi hiểu rồi, nếu là sinh vật biển, 
khi lên bờ, ắt sẽ bị tấn công ngaw.” 


Đội trưởng Hồ Dương lại thắc mắc: “Giải thích thế nào? ” 


Sean bèn nói: “Nếu thuyền của chúng ta chế tạo bằng da thuộc của một sinh vật biển, dẫu có là 
bá chủ của vùng biển này chăng nữa, thì cũng có lúc nó chết già hay trọng thương gì đó. Một khi 
đã bị sóng đánh lên mắc cạn ở đây, cũng chỉ còn đường chờ chết. Lúc ấu, thân thể khổng lồ của 
nó sẽ trở thành bữa ngon cho lũ động vật ăn thịt lưỡng thê và trên cạn.” 


Lữ Cánh Nam gật đầu nói: “Lo lắng của Sean không phải là không có lú. Nếu nó không phải là 
động vật lưỡng thê, chúng ta kéo con thuyền này lên bờ đúng là không được an toàn lắm. Có 
điều, những cổ nhân ấy có trí tuệ như vậy, lúc chế tạo thuyền chắc là đã nghĩ đến điểm này rồi 
chứ nhỉ? ” 


Trác Mộc Cường Ba tổng kết lại: “Nói cách khác, lúc chúng ta ngồi thuyền lênh đênh trên biển 
thì an toàn, nhưng khi con thuyền này rời khỏi mặt biển hoặc chúng ta rời khỏi con thuyền, an 
toàn sẽ không được đảm bảo nữa. Y của anh Sean có phải vậy không? ” 


Sean gật đầu: “Ừm, tóm lại là cẩn thận một chút thì hơn.” 


Trong gió chợt vắng lên tiếng lào xào lạo xạo, mấy người kéo thuyền đang bị lời nhắc nhở của 
Nhạc Dương làm cho căng thẳng hồi hộp quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấu bãi cát vẫn thanh bình 
như thế, gió nhẹ cuốn lên những đợt sóng cát lăn tăn, bình lặng đến độ có chút gì đó bất 
thường. Trác Mộc Cường Ba nói: “Nhạc Dương, cậu sang bên trái kiểm tra, xem bên dưới bãi 
cát có thứ gì chui ra không. Ai kiểm tra bên phải? ” 


Trương Lập liền xung phong: “Tôi đi...” 


Những người khác lại kéo thuyền đi thêm mấy chục mét nữa. Nhạc Dương nói: “Không có phát 
hiện gì cả, Cường Ba thiếu gia.” 


Trương Lập đứng trên một gò cát hình tam giác khác, vung vấu hai tay nói: “Tôi cũng không có 
phát hiện gì, Cường Ba thiếu gia.” 


Trác Mộc Cường Ba tự giễu nói: “Được rồi, cả một người to đùng như tôi đây, vậu mà bọn họ 
đều không phát hiện ra.” Mẫn Mẫn nghe vậy thì bật cười khúc khích. Đúng lúc đó, Nhạc Dương 
bỗng kinh hãi kêu lên: “Cần thận đấy! Trương Lập! ” 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu sang nhìn, chỉ thấy trên gò cát Trương Lập đang đứng, từ phía 
sau lưng anh chàng không biết từ lúc nào đã vươn ra mấy sợi xúc tu, uốn éo vươn lên trời như lũ 
rắn. Trương Lập vẫn hoàn toàn không hay biết, còn vẫu tau gọi Nhạc Dương: “Tôi ở đây! ” 


“Vùl ” một tiếng, sợi xúc tu to như cánh tay trẻ sơ sinh đột ngột quật tới. Trương Lập tức thì bị 
cuốn lên, rồi sợi xúc tu ấy vung lên một cái, ném Trương Lập xuống bãi cát bên dưới. Trương 
Lập dường như không bị thương nặng lắm, nhanh nhẹn bò lên phía trước mấy bước, định thần 


Trang 1.612/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quay đầu nhìn lại, kêu toáng lên: “Chó chết, đâu... đây là quái vật gì vậy? ” 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, Sean và Lữ Cánh Nam vội bỏ dây thừng xuống, cầm vũ khí 
chạy đến chỗ Trương Lập, vòng qua gò cát ấy, liền thấy một con quái thú có cái đầu trông như 
cá mực đang náu mình trong cát, bên trong gò cát lộ ra nửa cái đầu và bảy tám cánh tay xúc tu. 
Cái đầu nó phải cao đến hai mét, xúc tu thì dài tới mười mấu mét, đang bất an quét qua quét lại 
trên bãi cát, nhưng trông có vẻ yếu ớt lắm. 


Sean thốt lên: “Đây, đây chắc là ốc anh vũ rồi, nghe nói là nó to như cái xe tải, là tổ tiên của 
loài cá mực, nhưng con này sắp chết rồi, vừa nãu anh đứng trên lưng nó, không hiểu đã làm gì 
khiến nó tức giận, nên mới dùng nốt chút sức lực cuối cùng hất anh xuống.” 


Trương Lập hỏi: “Ốc gì cơ? Sao mà to thế? ” 


Nhạc Dương nói: “Được rồi, được rồi, anh không chết là may mắn lắm rồi. Đây chính là cụ kụ 
của ốc nhồi. Đám cụ kụ này ở đây đều to lắm, chúng ta không dâu vào được đâu, tốt nhất là trở 
lại kéo thuyền đi, đến bãi đá kia là an toàn rồi.” 


Bên này Trương Lập vừa bị một phen hú vía, thì phía bên kia đội trưởng Hồ Dương đã lại hét 
lên: “Cường Bal Mọi người mau trở lại kéo thuyền đi! Có thứ gì... có thứ gì dưới biển bò lên kìal 
” Chỉ thấy anh và Ba Tang đã rời khỏi rặng đá đỏ, chạy về phía con thuyền. 


Trác Mộc Cường Ba quay đầu lại nhìn, giật thót mình, bờ biển trắng xoá trong chớp mắt đã biến 
thành một vùng đen kịt, không biết có thứ gì dưới biển bò lên. Gã nhìn chằm chằm Nhạc Dương 
nói: “Không phải bị cậu nói đúng rồi đấu chứ? ” 


Cả bọn bèn không để ý đến con ốc anh vũ sắp chết đó nữa, chạy thẳng trở về cạnh con thuyền. 
Lúc này, lũ sinh vật dưới biển bò lên kia đã lộ rõ thân hình, con nào con nấy đều có càng to như 
kìm sắt, mỗi con tổng cộng hai đôi, cái đuôi vềnh lên cao, kèm theo một cái đầu nhọn to cỡ 
bóng đèn điện, nhìn bề ngoài rất giống bò cạp! 


“Bò cạp biển! Cụ kụ của lũ bò cạp! ” Nhạc Dương kêu toáng lên. 
Trương Lập lo lắng hỏi: “Chúng nó ăn thịt hay ăn chay thế? ” 


Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập một cái, nói: “Anh nhìn ngoại hình của chúng ởi, 
chẳng lẽ anh cho rằng bộ dạng ấu mà lại ăn chau à? Hơn nữa... hơn nữa, số lượng này cũng...” 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: “Nhiều quá đi mất! ” 
Ba Tang kêu lên: “Đừng có lắm lời ở đây nữa, chạy maul ” 


Chỉ trong chớp mắt, khắp đường bờ biển mà mắt họ nhìn thấy được, đều chi chít ken đặc lũ bò 
cạp biển đen ngòm, thân hình khổng lồ dài đến hai ba mét, trông như thể một binh đoàn thiết 
giáp đang lao sẩm sập tới. Bọn Trác Mộc Cường Ba vừa kéo thuyền chạy vù vù, vừa ngoảnh đầu 
lại quan sát. 


Quân đoàn bò cạp ấy không nhằm vào bọn họ, mà bắt đầu tìm kiếm trên bãi cát, những đôi 
càng dài mạnh mẽ hất cát lên cao như chiếc máy xúc đất, đôi còn lại gần miệng hơn bới tìm thứ 
gì đó trong cát ăn. Chẳng mấy chốc cả bãi cát đã trở thành bàn ăn cho quân đoàn bọ cạp mở 
tiệc. 


Trang 1.613/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong lúc ấy, con thuyền hình rắn của họ cuối cùng cũng được kéo lên rặng đá đỏ. Trác Mộc 
Cường Ba giẫm chân lên nền đá cứng, trong lòng mới có cảm giác chắc chắn phần nào, nhưng 
gã vẫn không hề dám lơ là. Lúc này sau lưng gã đã biến thành một bãi cát đen nhung nhúc nhu 
động. Còn vùng nham thạch đỏ nâu phía trước thì không hề bằng phẳng, những tảng đá đỏ to 
bằng nửa cái sân bóng rổ, còn có những cái rãnh hõm xuống hình bán nguyệt, tưởng như dung 
nham từ hàng trăm triệu năm trước còn chưa nguội tắt, hãy còn cuồn cuộn bọt khí bên trong. 
Mấy khúc xương khổng lồ đến mức có thể làm cột cung điện nằm rải rác trên vùng đá đỏ, chẳng 
biết là của loài động vật khổng lồ gì đã chết từ bao nhiêu năm trước, nhưng giờ đây thì chỉ còn 
lại xương trắng, cát mịn bay bay trong khe hở giữa các khúc xương, như lặng lẽ kể lễ thở than, 
khiến dải đá đỏ vốn đã vắng lặng này càng thêm mấy phần hoang lương cô quạnh. 


“Giờ chúng ta tính sao? ” Nhạc Dương hỏi, nhìn chằm chằm vào quân đoàn bò cạp khiến người 
ta phát hoảng kia. Tính sao đây? Trác Mộc Cường Ba ngước sang phía Lữ Cánh Nam theo thói 
quen. Gã chợt phát hiện ra Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La cũng đang nhìn vẻ phía mình. Nơi 
nàu đã không biết bao nhiêu năm nay không có người lai vãng, cũng không ai biết trong rừng 
rậm ở cuối bãi đá này có thứ gì nữa. Chưa một ai từng trải nghiệm những chuyện này, con 
đường họ đi, chỉ có thể dựa vào chính mình dò dẫm từng bước mà thôi. 


Sean chợt lên tiếng: “Còn làm sao được nữa? Dĩ nhiên là giấu thuyền đi trước, đánh thức hai 
người này dậy, chạy vào bên trong thôi chứ sao.” Lời vừa dứt, trong rừng bỗng vang lên tiếng 
gào, lại một quân đoàn khác gồm hai màu vàng đen hiện ra giữa đám cây lưa thưa nơi bìa rừng, 
nhanh chóng xông về phía họ. 


Trong tầm mắt họ lần này là một bầy động vật dài cỡ hai ba mét, da màu vàng, có đốm vằn đen, 
miệng rất rộng, đuôi vừa to vừa dài, khí thế hừng hực xồng xộc ập đến. Cả đám người bọn Trác 
Mộc Cường Ba căng thẳng nhìn những thân thể đang cử động lao đến đó, bắn ư, số lượng nhiều 
như thế, dù bắn hết sạch đạn cũng chưa chắc giết được bao nhiêu con, mà nổ súng lại rất có thể 
thu hút thêm sự chú ú của nhiều quái thú khác. Nếu phá vòng vâu xông ra thì sao? Mỗi người 
đều không thể không tự ước lượng xem liệu mình có thể xông lên được bao nhiêu bước. Không 
tấn công? Bọn chúng đã mỗi lúc một áp đến gần hơn, tốc độ nhanh kinh người, ai biết được lũ 
sinh vật bộ dạng quái dị nàu rốt cuộc muốn gì, nếu để chúng áp sát rồi thì thực đúng là không 
thể kháng cự được. Bọn họ lúc này đây, tựa như những kẻ lớ ngớ đi vào giữa chiến trường của 
hai quân đoàn đang ác chiến, mà song phương đều là những thứ họ không dây vào được, cũng 
chẳng hề muốn dây vào. Giờ thì cả bọn đã hiểu được nỗi gian nan của kẻ sinh tổn trong khe 
hẹp là như thế nào. 


Tấn công hay không tấn công? Trác Mộc Cường Ba cần phải phán đoán và đưa ra quyết định 
trong một hoặc hai giây, một quyết định liên quan đến sự sống chết của tất cả những người nàu. 
Gã đưa mắt nhìn số lượng bọn quái thú mới xuất hiện, rồi lại nghĩ tới quân đoàn bò cạp sau lưng, 
kiên quyết nói: “Trở vào thuyền, đừng nổ súng.” 


Cả bọn khiêng hai người đang ngủ say như chết vào thuyền, rồi tất cả cũng nhảy vào theo. Bọn 
quái vật chỉ còn cách họ chưa đầu năm chục mét. Nòng súng của mọi người đều hướng cả ra 
bên ngoài, họ căng thẳng quan sát lũ quái vật đang nhanh chóng tiến sát đến. Trác Mộc Cường 
Ba ấn chặt bàn tay đang run run của Trương Lập, giúp anh bình tĩnh lại. Giờ phút này mà để 
Cướp cò súng vì quá căng thẳng thì thật không hay chút nào. 


Sean hờ hững liếc sang phía Trác Mộc Cường Ba một cái, thảm nhủ: “Phán đoán chỉ dựa vào 


Trang 1.614/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trực giác thôi à, quả nhiên cũng có chút tài năng đấy.” 


“Sean, anh xem bọn chúng có phải động vật ăn thịt không? ” Trác Mộc Cường Ba hình như 
cũng cảm nhận được Sean đang nhìn mình, bèn hỏi luôn một câu. 


Sean nói: “Ưm, chắc là động vật ăn tạp, có lẽ chúng chủ yếu ăn cá tôm nhỏ và các sinh vật phù 
đứ.” 


Nhạc Dương thắc mắc: “Sao anh nghĩ vậy? ” 


Sean đáp: “Cậu không thấu miệng của chúng à? Ngạnh cứng trong miệng đó, dùng để nghiền 
thức ăn thì được, nhưng lại thiếu hàm răng sắc nhọn, không thể xé thịt, ăn gì cũng phải nuốt 
chứng. Thể tích của chúng ta vừa khéo lại to hơn cái miệng chúng một chút, không thể nuốt 
trôi. Không biết có phải Cường Ba dựa trên đặc điểm này để phán đoán mức độ uy hiếp của 
chúng đối với chúng ta hau không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đến rồi, đừng hoảng hốt nhé.” 


Chỉ thấy dòng chảy pha lẫn hai màu vàng đen ấy đến sát gần con thuyền hình rắn của họ, quả 
nhiên là tách ra làm hai, đến đuôi thuyền lại hợp vào thành một, chẳng hề để mắt nhìn con 
thuyền và những người ngồi trong nó lấy một lần. Trong mắt những sinh vật ấy, dường như chỉ 
cần thứ nào to hơn miệng mình là chúng không thèm để ú tới. 


Coi như đã qua được một nạn lớn, những người trong thuyền lại bắt đầu bàn tán xôn xao. 
Trương Lập nói đó là cụ kụ của thằn lằn, Nhạc Dương bảo trông giống con thạch sùng khổng lồ 
hơn, rồi vẫn là Sean chỉ ra, đâu có lẽ là loài động vật lưỡng thê giống như con cá cóc, có thể nói 
là tổ tiên của loài kỳ nhông cũng không sai. 


Trương Lập bò ra mép thuyền nói: “Bọn chúng hành động tập thể với quy mô lớn như vậy, rốt 
cuộc là đang làm gì nhỉ? ” 


Nhạc Dương đáp: “Còn chưa nhìn ra à, giành bữa tối chứ còn làm gì.” 


Sean chợt lên tiếng nhắc nhở: “Trương Lập, đừng gác đầu lên mạn thuyền như thế, bị đớp cho 
một cái thì chẳng phải chuyện chơi đâu.” 


Trương Lập vội rụt đầu lại, nói: “Anh Sean, không phải vừa nói thể tích của chúng ta to hơn 
miệng chúng, chúng phải chẳng hứng thú gì với chúng ta mới phải chứ.” 


Sean nói: “Nhưng cậu gác đầu lên mạn thuyền như thế thì chúng chỉ nhìn thấy cái đầu cậu thôi, 
không thấy mắt chúng đều mọc trên đỉnh đầu à? Tư thế đó của cậu cũng vừa khéo đấy, biết đâu 
cũng có con nào muốn thử món mới thì sao? ” 


Quân đoàn pha hai màu vàng đen ấu ùn ùn tràn xuống dải đá đỏ như sóng thủy triều, xông 
thẳng vào giữa trận địa của lũ bọ cạp đen, chẳng cần phải trái đúng sai gì, vùi đầu xuống cát tìm 
kiếm ngay. Thì ra, bọn chúng đến cướp thức ăn của lũ cụ kụ nhà bọ cạp thật. Móng vuốt của 
những sinh vật giống con kỳ nhông ấu không thích hợp để đào bới trong cát, nên chúng phải 
nhao đến cướp thức ăn mà bọn tổ tiên nhà bọ cạp đào lên được. Cụ kụ nhà bọ cạp chưa tiến 
hóa xong, miệng còn nhỏ, ăn chậm, không như lũ tổ tiên nhà kỳ nhông, há miệng một cái đã 
xong một bữa. Mà lũ tổ tiên kỳ nhông này còn lợi dụng thân thể khổng lồ và bộ da trơn nhẫn, 


Trang 1.615/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khiến lũ tổ tiên bọ cạp chẳng làm gì được. Đôi càng bò cạp không kẹp được thân thể vừa lớn 
vừa trơn tuồn tuột của kỳ nhông, còn thân thể mỏng manh của chúng lại bị lũ động vật to béo 
nần nẫn kia chen chúc dồn cả vào một bên, nên lũ bò cạp chỉ đành trơ mắt ra nhìn thức ăn 
mình đào lên được bị nuốt sạch. Tổ tiên bò cạp cũng có cách đối phó, chúng dùng gai ở đuôi 
đâm vào bọn ăn trộm đáng ghét. Bọn ăn trộm ấu da thô thịt lại dàu, bị đâm mấy phát mà chẳng 
đau chẳng ngứa gì, nhưng chúng lại quay sang tự đánh nhau để tranh giành thức ăn. Khá nhiều 
tổ tiên bò cạp lợi dụng khoảng trống do bọn tổ tiên kỳ nhông đánh nhau ấy, ăn được một chút 
thức ăn thừa vương vãi. Các sinh vật dưới cát kia quả thực quá nhỏ, bọn Trác Mộc Cường Ba 
không nhìn rõ, chỉ thấy từng tảng thịt bị hất văng lên trong cuộc tranh đấu giành thức ăn giữa tổ 
tiên bò cạp và tổ tiên kỳ nhông. Từng mảng thịt to tướng và máu xanh như mực bắn toé lên 
không trung. 


Đường Mẫn kéo kéo vạt áo rách bươm của Trác Mộc Cường Ba nói: “Kinh... kinh quá.” 
Trác Mộc Cường Ba an ủi cô: “Không sao đâu, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.” 

Đường Mẫn kinh hoảng kêu lên: “Anh... anh muốn nói, chuyện... chuyện như vậy sẽ... sẽ gặp 
rất nhiều à! ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: “Chắc chắn rồi, em phải chuẩn bị tâm lú trước, xét cho cùng 
đây cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Hiện tại những động vật đó không ăn thịt 
chúng ta, không có nghĩa là chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió, nói không chừng...” 


Đường Mẫn càng nắm chặt bàn tau hơn, lo lắng nói: “Sao có thể thế được, nơi đâu... nơi đâu, 
đúng là Shangri-la à? Shangri-la chẳng phải là thiên đường của con người hay sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba mỉm cười đáp: “Có vẻ như mọi người đã hiểu lầm rồi. Shangri-la phải là 
thiên đường của tất cả sinh vật mới đúng, sự sống từ mấy trăm triệu năm trước không ngờ vẫn 
có thể tồn tại cho đến tận ngàu hôm nay. Dùng hai chữ `kỳ tích' để hình dung e rằng vẫn còn 
chưa đủ.” 

Đường Mẫn nói: “Bọn chúng tàn sát lẫn nhau như thế, rõ ràng là cá lớn nuốt cá bé, thế cũng có 
thể coi là thiên đường ư? ” 


Trác Mộc Cường Ba đáp: “Bọn chúng tự do.” 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn sang Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt kính trọng, bốn chữ đơn giản 
ấu đã khắc họa được thế nào là thiên đường thực sự. Ngoại trừ vùng đất Shangri-la, trên hành 
tỉnh thuộc về loài người này, hiện giờ còn có loài động vật nào được tự do thực sự đâu, bọn 
chúng chẳng qua chỉ sinh tổn dưới ý chí của con người mà thôi. 


Ba Tang lạnh lùng nhìn hai đám quái thú tiền sử tranh đoạt thức ăn, trong lòng chợt thoáng dấu 
lên một tia sợ hãi, nhưng không sao nắm bắt được, rồi anh ta nhanh chóng hiểu ra rằng, mình 
chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, vì vậy không thể nào khơi gợi được thêm nhiều hồi ức 
khác. 


Dòng chảy hai màu vàng đen lẫn lộn ấu phải mất nửa tiếng đồng hồ mới hoàn toàn qua hết khu 
vực xung quanh thuyền hình rắn, tuy cũng có vài con tổ tiên kỳ nhông đưa đôi mắt nhỏ tí hin tò 
mò quan sát con thuyền, nhưng cũng không dò xét gì hơn. Kích thước bộ não của chúng quyết 
định rằng chúng chỉ sinh tổn để ăn và sinh sôi nảu nở, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Trên bãi 


Trang 1.616/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cát dưới rặng đá đỏ đã chật ních toàn là quái thú, trông chẳng khác nào một nồi cháo nhão 
khống lỏ, đến bản thân lũ quái thú ấu cũng bị ních chật đến không thể nhúc nhích gì được. 


Đúng lúc ấu, một bầu không khí bất an chợt lan tỏa khắp xung quanh. Tổ tiên bò cạp ở sát bờ 
biển bắt đầu rút lui xuống nước, đám cụ kụ kỳ nhông cũng ngừng tranh giành thức ăn, vô số đôi 
mắt nhỏ nhìn trừng trừng lên không trung, đầu nghềnh cao, gầm rú vang động hết đợi này đến 
đợt khác. Quân đoàn vàng đen lẫn lộn ấy cũng bắt đầu tiến về phía biển, nhưng bãi cát quả thực 
đã quá chật chội, muốn tiến lên thì phải chen chúc xô đấu, khiến cảnh tượng lại càng thêm hỗn 
loạn bội phần. Những con cụ kụ kỳ nhông đến sau cùng còn chưa kịp ăn miếng nào, cũng chạy 
xô xuống biển. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều cảm giác thấy có gì đó bất 
bình thường. Sean và Nhạc Dương cũng nhíu mày, cơ hồ như nghĩ ra điều gì đó. 


Trương Lập nghi hoặc: “Đang diễn trò gì vậy? Đổ bộ Normandụ à? ” 


kh) 


Nhạc Dương đáp: “Cuộc rút lui... chứ. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Dòng lũ đã rút, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. 


Đội trưởng Hồ Dương lấy làm lạ hỏi: “Đi đâu bây giờ? Không phải nói chỗ này tạm thời tương 
đối an toàn sao? ” 


Sean lắc đầu: “Không, không an toàn, cần phải đi khỏi đâu.” 


Lần này, Trương Lập là người đầu tiên phát hiện, trên bãi cát, một bóng đen trùi trũi phủ lên 
giữa đám tổ tiên bò cạp và kỳ nhông, anh chàng ngấng đầu lên, rồi hét toáng: “Nhìn kìa! Máy 
bay! ” Nói dứt lời lại tự hỏi mình: “Không thể nào, máu bav? ” 


Chú Thích 


—TT.naaanm 


1.Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. (Vọng Lư sơn bộc bố, Lụ Bạch). 


2.Tầng trên như mây bay lững lờ, tầng giữa như vỡ đá nát băng, tầng dưới tựa rồng ngọc về đầm. 


3.Cách đặt tên của Nhạc Dương. Hỗễ thấy giống con vật nào thì liền gọi là cụ kụ của con vật đó. 


Trang 1.617⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G - Báng Rưnag Nguyên Sinh Sbhaanegrti-la 


Nhạc Dương chỉ lên những viên đá Mã Ni ở tảng cao nhất... cổ văn bên trên đã bị phong hóa 
không còn gì nữa, “hướng dòng chảy của biển ngầm dưới lòng đất giữ được tính ổn định, nó sẽ 
đưa con thuyền băng qua biển ngầm đến những nơi tương đối gần nhau. Cổ nhân của một nghìn 
năm trước, cũng bắt đầu từ đây, bước chân lên con đường du hành vùng đất Shangrila nàu. 
Đừng quên những viên đá Mã Ni này đều là đá núi lửa mật độ rất cao, còn rắn hơn cả đá hoa 
cương nữa. Từ mức độ phong hóa của chúng có thể thấy, những viên đá này đã được đặt ở đâu 
cả nghìn năm rồi. Cũng có nghĩa là, sau khi vào rừng sâu, những bậc tiền bối kia không còn trở 
lại đâu nữa. ” 


Rừng nguyên sinh (1) 


Cả bọn ngắng đầu lên, chỉ thấu bên dưới vẳng mặt trời của Shangri-la, một bóng đen có cánh 
đang bay một cách vững chãi. Nhìn ngoại hình ấy, nhìn tư thế bay theo một đường thẳng tắp 
vững vàng ấy, đích thực là rất giống máy bav. Tuy nhiên, nếu ở Shangri-la vẫn có thể nhìn thấu 
phương tiện giao thông hiện đại này, thì từ bên ngoài cũng có thể thấy được nơi nàu mới đúng 
chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã nhận ra, “máy bay” không chỉ có một cái, mà là cả một 
bây! 


Người đầu tiên có phản ứng là Ba Tang. Anh ta nhảy khỏi thuyền, nói lớn: “Chạy maul Không 
phải máy bayl ” Đồng thời, trong lòng anh cũng hết sức nghi hoặc: “Sao tay run thế này? Sao 
tau run thế này? Cơ thể muốn nói gì với mình vậy? Lẽ nào mình đã thấy thứ này rồi? ” 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: “Là cảm giác nguy hiểm! Mau lên! Kéo con thuyền này vào rừng, 
nhanh lên! Xuống hết đi! ” 


Cả bọn vội nhảy xuống thuyền, rồi lại vội vã kéo thuyền rời xa bãi cát, chạy vào khu rừng đầu 
những cây cổ thụ khổng lỏ phía trước. Mới chạu được chưa đầy hai trăm mét, những cái “máu 
bay” khổng lồ kia đã bổ nhào xuống gần bãi cát. Lúc này họ mới nhìn rõ, đó chẳng phải máu 
bay, mà là một đàn chim khổng lồ. Nhìn bằng mắt thường, lũ chim khổng lồ ấu sải cánh phải dài 
đến hơn chục mét, thoạt nhìn trông chẳng khác gì chiếc máy bay cả. Mỏ chúng dài tầm một hai 
mét, hình cong cong, trông giống như đầu máy bay Condor của Nga; không cần phải nghi ngờ 
gì về khả năng tấn công của cái mỏ ấy, dẫu là nham thạch rắn chắc sợ rằng cũng bị bửa vỡ ra 
như chơi. Chỉ thấy đàn chim khổng lồ đó đảo lượn xen kẽ nhau bên trên bãi cát, mỗi lần bổ 
xuống, là đều có một hai con bò cạp biển hoặc kỳ nhông bị bốc lên khỏi mặt đất, đôi móng vuốt 
khống lỏ như thể cái bừa sắt gắn trên xe cẩu, lũ bò cạp biển và kỳ nhông bị chộp trúng thậm chí 
còn chắng có cơ hội kêu lên một tiếng cứu mạng thì đã tắt hơi. Bãi cát vang động những tiếng 
gào rú thê thảm. Đám người bọn Trác Mộc Cường Ba bị tiếng kêu gào bi thiết ấu xua chạy, lại 
càng tăng tốc mau chóng rời khỏi chốn lò mổ khủng khiếp, nếu bị bọn sinh vật khổng lồ đó bao 
vây thì thật đáng sợ. “Lũ chim ở đó ăn người và bò dê, giống như gà mổ thóc vậy, ” lúc này họ 
mới có thể hiểu được, người xưa đã miêu tả lũ quái thú khổng lồ ở Shangri-la này chân thực sinh 
động nhường nào. 


Trương Lập nhớ đến con Đại kim điêu từng gặp ở Khả Khả Tây Lụ. Nếu nói bọn chim khổng lồ 


Trang 1.618/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ở đâu mới thực sự là hùng ưng, thì so với chúng, con Đại kim điêu ấy cùng lắm cũng chỉ có thể 
tính là chim sẻ mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa thở hồng hộc hỏi: “Sean, anh có biết gì về bọn chim nàu 
không? ” 


Sean không nhịn được phải chửi bậu một tiếng: “Biết được cái cứt chó ấu. Cái chỗ này, thực là 
điên mẹ nó rồi.” 


Trương Lập nói: “Nhưng mà vẫn còn đỡ, bọn quái vật bay ấu đều không phát hiện ra chúng ta, 
chỉ cần bị một con phát hiện ra, thì cũng tiêu đời rồi.” 


Nhạc Dương liếc sang nhìn Trương Lập với ánh mắt lo sợ, không ngờ chuyện như vậy mà anh 
cũng nói ra miệng được. Quả nhiên, lời Trương Lập vừa mới dứt, khi họ còn cách cây cổ thụ 
khổng lô gần nhất chưa đầy hai trăm mét, một con chim khổng lồ hình như đang làm nhiệm vụ 
tuần tra đã chú ý đến con quái vật hình rắn đang di động bên dưới, bèn định đảo xuống xem cho 
rõ ràng. Cảm giác thấy tiếng gió vù vù, đội trưởng Hồ Dương liền lớn tiếng chửi: “Chết tiệt thật, 
quả nhiên bị phát hiện rồi! ” Trác Mộc Cường Ba thúc giục: “Chạy nhanh lên! ” 


Chân người sao có thể nhanh bằng cánh chim, Sean ngoảnh đầu lại nói: “Không kịp mất rồi! ” 


Đội trưởng Hồ Dương hét lớn: “Lấy đồ ral ” Dứt lời, anh liền dùng cùi chỏ hất ba lô sang một 
bên, hai tau lăm lăm súng, những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với tốc độ và 
phản ứng kinh người. Không ai để ú đến Ba Tang vẫn bản thần ra đó: “Chết chắc rồi! ” Anh ta 
lắm bẩm bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình mình nghe thấy. Lữ Cánh Nam dặn dò cả bọn: 
“Đừng bắn bừa bãi, tiếng súng sẽ làm kinh động đồng loại của nó hoặc lũ quái thú trong rừng, 
nhất định phải cho nó một đòn chí mạng luôn.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cô nói nổ súng, thì chúng tôi sẽ bắn.” 


Trương Lập đầy tự tin hùa theo: “Nó mà dám lại đây, chúng ta sẽ cho nó biết thế nào là thực lực 
của đội ngũ tỉnh anh này.” 


Đến gần rồi, bóng đen khổng lô che khuất cả mặt trời, trong gió hòa lẫn tiếng rít gào, cả một 
vật thể khổng lồ từ trên không trung bổ nhào xuống, hình chưa tới nhưng âm thanh thì đã đến 
trước, khí thế như muốn nuốt trọn cả hồn phách người ta. Lữ Cánh Nam cầm chắc súng trong 
tau, thầm tính toán khoảng cách giữa họ và con chim khổng lỏ. Nếu hướng thẳng họng súng lên 
trời xạ kích, muốn gây ra thương tích chí mạng cho con vật khổng lô ấy, thì khoảng cách nổ 
súng không thể vượt quá hai trăm mét. Không kịp sử dụng ống nhòm điện tử, cô chỉ còn cách 
dựa vào độ cao của bình đài làm chuẩn, cùng đôi mắt tinh nhanh đã trải qua rèn luyện nhiều 
năm để quan sát thực tế. Từng con số liên tục nhảy lên trong óc cô, một nghìn ba trăm mét, 
một nghìn một trăm mét, tám trăm, bảy trăm, năm trăm... 


Lữ Cánh Nam không ngừng nhắc nhở mọi người: “Đợi chút đã... đợi chút đã... đợi thêm chút 
nữa...” Lòng bàn tau người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi. Con chim ấu đúng là lớn thật, càng 
đến gần, càng cảm giác được áp lực do sự chênh lệch quá lớn về thể hình mang đến, chín người 
cộng với cả con thuyền hình rắn, đã hoàn toàn bị bóng đen của nó che lấp. 


Đúng vào khoảnh khắc Lữ Cánh Nam sắp thốt lên “nổ súng”, con chim khổng lồ ấy liền đột 
nhiên đập mạnh hai cánh, cô lập tức nghĩ ra, lũ chim đang lao nhanh xuống cần phải đập cánh 


Trang 1.619/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


để giảm bớt đà lao trước khi chạm đất, không ngờ con chim này lại bắt đầu giảm tốc từ khoảng 
cách xa như vậu! Khi hai chữ “nổ súng” thốt ra khỏi miệng thì đã chậm mất một bước, đôi cánh 
chim dài hơn mười mét ấu mà đập lên thì đâu phải chỉ phất qua một cơn gió nhẹ. Đám người 
trên mặt đất bị gió thổi cho ngã nghiêng ngã ngửa, cát đá quất vào những chỗ hở trên cơ thể 
đau rát như roi mây, rát như lửa đốt, mắt cũng không sao mở ra nổi nữa. Trong lúc hỗn loạn ấy 
chỉ có hai ba người nổ súng được, nhưng nòng súng nghiêng ngả ấu căn bản không thể nào bắn 
trúng được con chim khổng lồ. 


Ba Tang cảm thấy cơ thể mình đột nhiên co rút lại, kế đó là hai bàn chân rời khỏi mặt đất, lơ 
lửng giữa không trung, anh ta vội hét lớn: “Nó bắt được tôi rồi! Nó bắt được tôi rồi! ” Lữ Cánh 
Nam cũng hét: “Nó không bắt anh, nó bắt thuyền của chúng tal ” Chỉ trong một khoảnh khắc 
câu nói ấy thốt ra, ba người đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Nhạc Dương đều lần lượt bị bốc 
lên khỏi mặt đất. 


“Cát dâu thừng! ” “Đừng, bọn Vương Hựu vẫn ở trên thuyền! ” “Nổ súng, nổ súng! ” “Ai chọc 
súng vào người tôi thế! Cần thận cướp cò bây giờI ” Tiếng la hét vang lên âm ý. Chợt nghe Lữ 
Cánh Nam gầm lên trong gió: “Mọi người đừng nổ súng, cần thận ngộ thương lẫn nhau! Dừng 
lại hết. Pháp sư Á La! Đều nhờ ngài cải! ” 


Pháp sư Á La nghe gió đoán tiếng, nhắm mắt hướng lên không trung bắn liên tiếp mấy phát 
liền, chỉ nghe một tiếng rít the thé bi phẫn cất lên, những người đang bị treo lơ lửng trên không 
trung bỗng cảm thấy thân thể trằm hẳn xuống, rồi sau đó nặng nẻ rơi bịch xuống đất, thoáng 
sau đó, gió cát ngừng bay, khi mở mắt ra lần nữa thì con chim khổng lồ kia đã bay mất. Trác 
Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy con thuyền hình rắn thì gã lại đớ người 
ra. Khung thuyền đã bị móng vuốt bén như sắt thép của con chim khổng lồ ấu quắp vào làm gãu 
mất mấy nhánh, cả xương sống ở giữa cũng bị gãy làm hai đoạn, vỏ thuyền dày chắc đến cả dao 
quân dụng cũng không đâm thủng được đã bị móc rách mấy vệt dài cả mét... Con thuyền đã bị 
phá hủy hoàn toàn! 


Nhạc Dương cằn nhằn với Trương Lập: “Anh không nói thì có chết ai đâu chứ, nói cái gì không 
nói, lại bảo con chim kia sẽ lao xuống, giờ thì ha rồi, chúng ta khỏi phải cất giữ con thuyền này 
làm gì nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Giờ không phải lúc các cậu cãi nhau. Mau mau rời khỏi chỗ này, nó 
có thể trở lại bất cứ lúc nào đó.” 


Sean gật đầu nói: “Hình thể lớn như vậy mà vẫn còn hành động tập thể, quá nửa là có quan 
niệm gia tộc nguyên thủy rồi, chắc chắn nó đang đi tìm trợ thủ đấy.” 


Một mình Trác Mộc Cường Ba cõng Vương Hựu, đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang cùng khiêng 
Triệu Trang Sinh lên, những người khác vác theo tất cả những thứ có thể vác đi được. Trải qua 
mấy lần đụng độ, ú chí chiến đấu của đội ngũ tỉnh anh này đã hoàn toàn tiêu tan, cả bọn cuống 
cuồng chạy tháo mạng vào rừng sâu. Chỉ có vào được trong rừng, những cây cối cao lớn rậm rạp 
kia mới ngăn cản được sự tấn công của lũ chim khổng lỏ ấy. Nhạc Dương co cẳng chạy, vấp 
chân ngã oạch một cái, Trương Lập vội quay lại kéo anh chàng lên. Nhạc Dương nhồm dậy vừa 
chạy vừa hét lớn: “Mặc kệ tôi, chạy đi, chạu đi.” Trương Lập bất chợt ngước mắt nhìn trời, kêu 
lên kinh hãi: “Ôi trời ơi, nó dẫn theo đám anh em đuổi tới rồi kìa.” Nhạc Dương đấm cho anh 
một cú thật mạnh, hét lớn: “Còn đần thối ra ấu làm gì, mau chạy đi| ” 


Trang 1.620/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn không kìm được ngoảnh đầu lại liếc nhìn, Trác Mộc Cường Ba vội quát: “Không 
được quay đầu lại, chạy đi nhanh lên! ” 


Pháp sư Á La cũng nói: “Để tôi đoạn hậu, khi nó tới tôi sẽ báo với mọi người, tất cả cứ chạu 
thăng về phía trước đi.” 


Trước áp lực đè nặng, cả bọn chợt cảm thấy như thể được thần linh trợ giúp, vai gánh lưng 
gồng, vậu mà vẫn chạy với tốc độ cơ hồ có thể phá được kỷ lục thế giới môn chạy cự lụ ngắn hai 
trăm mét. Có điều, chỉ có một hai cây cổ thụ vẫn không được, họ còn phải tiếp tục chạy vào sâu 
hơn nữa, chạy đến nơi rừng cây rậm rạp hơn. 


May thay, không biết có phải đám người của bọn Trác Mộc Cường Ba quá nhỏ bé hay không, 
mà không hề thu hút sự chú ú của lũ chim khổng lồ, chúng chỉ lấy con thuyền hình rắn của họ 
làm mục tiêu trút giận, vừa mổ vừa quặp, cho đến khi phá nát con thuyền tội nghiệp thành một 
đống mảnh vụn bầy nhầy mới bực tức bay đi. 


Đám người đang chạy trốn hoàn toàn không biết điều đó, vẫn cứ chạy như điên cuồng trong 
rừng. Cuối cùng, khi câu cối xung quanh bắt đầu ken dày, mặt đất cũng trở nên mềm xốp hơn, 
họ mới từ từ thả bước chân chậm lại, mấy người to gan bắt đầu ngoảnh lại quan sát xem lũ chim 
kia có còn đuổi theo nữa hay không. Sean chạy phía trước cả bọn, vừa nghe thấy đội trưởng Hồ 
Dương ở đằng sau nói: “An toàn rồi, bọn chúng không đuổi theo nữa đâu, ” nhất thời không chú 
ý, bước chân bỗng hãng một cái, toàn thân lập tức chìm xuống. Anh ta vội hét lên: “Vũng lây! 
Vũng lầu! Kéo tôi lên với! ” Câu nói ấu vừa mới dứt, hai chân đã hoàn toàn chìm hẳn vào trong 
bùn nhão. 


Lúc nàu người ở gần Sean nhất là Ba Tang chỉ cách anh ta chưa đầy mười bước, đồng thời 
những người khác cũng đã phát hiện ra, lúc chạy không ai có cảm giác, nhưng chỉ hơi dừng lại 
một chút, thân thể sẽ chìm xuống dưới. Bùn đất dưới chân quá mềm, hoàn toàn không thích 
hợp để đứng trong tình trạng mang vác nặng, muốn xông đến kéo Sean thì đã quá muộn rồi. Lữ 
Cánh Nam lướt qua bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, vung tay lên dây móc bắn vào một thân câu 
lớn, cùng lúc nói với Sean: “Bắn dây ral ” 


Cả bọn vội bắn dâu, móc vào cành câu khổng lồ, Sean cũng kịp thời bắn dâu móc được vào một 
cây lớn trong lúc nguy cấp, rồi bám vào dây thép kéo thân hình dính đầu bùn nhão leo lên trên, 
chỉ hiểm là ba chiếc ba lô anh ta đeo trên lưng đã bị rơi mất hai. 


Trác Mộc Cường Ba bảo vệ Vương Hựu, đội trưởng Hồ Dương lo cho Triệu Trang Sinh, cũng 
lần lượt lên câu, chín người chia nhau dựa vào bốn thân cây lớn. Mãi đến lúc đứng vững được 
trên thân câu, mọi người mới nhận ra, cây cối ở đây đều vô cùng quái dị. Cả một vạt rừng dường 
như chỉ có một loại cây, phần thân cây sát bên đầm lầy xòe ra theo hình nón, đường kính chỗ 
lớn nhất phải lên tới năm mét, càng lên trên thì càng nhỏ dần, cuối cùng thì thu nhỏ lại đến 
khoảng chưa đầy nửa mét, nhưng cứ vươn thắng lên cao mãi, sừng sững cả trăm mét, cây không 
phân nhánh, trên ngọn cao hơn trăm mét mới xòe rộng ra như cái ô, lá xanh biếc che kín cả 
bầu trời. 


Lúc cả bọn đang dựa vào mặt nghiêng trên thân cây hình nón ấu nghỉ ngơi giây lát, Nhạc Dương 
tranh thủ hỏi Sean đang đứng phía xa xa: “Anh Sean ơi, ở đâu có gì nguụ hiểm không? ” 


Sean cười khổ nói: “Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ? ” 


Trang 1.621/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đặt Vương Hựu lên một cành câu, Đường Mẫn bèn đến kiểm tra cho anh 
ta. Đội trưởng Hồ Dương cũng đặt Triệu Trang Sinh xuống, Lữ Cánh Nam cũng tới xem tình 
hình thế nào. Trương Lập đứng trên một thân câu khác nhăn mặt nói: “Mẫn Mẫn, nghĩ cách 
đánh thức họ dậy đi, cứ cõng họ chạy mãi thế nàu cũng không phải là cách, nơi đây chỗ nào 
cũng nguy hiểm hết đó.” 


Đường Mẫn nói: “Tôi biết chứ, nhưng mà thật sự chẳng có cách nào hết cả. Tôi đã thử qua đủ 
các loại kích thích, nếu là người thường thì đã tỉnh lại từ lâu rồi...” Lữ Cánh Nam kiểm tra Triệu 
Trang Sinh, tình hình cũng tương tự. Nhạc Dương nói: “Để tôi thử xem nào.” Nói đoạn, anh 
chàng nhảy lên người Triệu Trang Sinh, hai tay béo má đối phương, vừa kéo vừa giật, vừa hét 
lên: “Dậy đi, dậy đi.” 


Sean thì lại lấy làm hứng thú với thân cây nơi họ đang dừng chân. Vỏ cây hơi giống vỏ quả dứa, 
có vô số mắt hình thoi gồ lên che phủ toàn bộ. Anh ta gõ gõ khắp bốn phía, lấy con dao nhỏ ra 
cắt thử, quan sát, cuối cùng nói: “Lẽ ra tôi phải nghĩ ra từ trước rồi mới đúng, đây đều là thực vật 
họ dương xỉ cả đó.” 


Đường Mẫn lại thử thêm mấy phương pháp kích thích khác, vẫn không có hiệu quả gì, nhưng 
hơi thở và mạch đập của Vương Hựu đều hết sức bình thường. Cô lắc đầu nói: “Vẫn không 
được, chỉ còn cách đợi bọn họ tự tỉnh lại thôi. Hoặc có lẽ vì chúng ta cứ liên tục bôn ba, không 
có thời gian dừng lại nghỉ ngơi cho tử tế, nên họ vẫn ở trong trạng thái hôn mê để tự bảo vệ.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Trạng thái hôn mê để tự bảo vệ mình nàu Lữ Cánh Nam đã nói với 
họ. Rất nhiều sinh vật trong giới tự nhiên, đặc biệt là động vật có vú, có cơ chế hôn mê đặc biệt 
để tự bảo vệ. Khi gặp biến cố trọng đại hoặc nỗi sợ không thể chịu đựng nổi, để bảo đảm cho 
hệ thần kinh không bị sụp đổ vì biến đổi quá lớn và tâm lú sợ hãi dữ dội, bộ não của chúng sẽ tự 
động phát ra mệnh lệnh để cơ thể tự chìm vào hôn mê. Như loài đà điểu vùi đầu vào trong cát, 
hoặc như con cá sấu bị Trác Mộc Cường Ba dọa cho ngất xỉu ở rừng Mãng Xà, đều là các biểu 
hiện của cơ chế hôn mê tự bảo vệ mình. 


Trương Lập nhìn Nhạc Dương cưỡi trên người Triệu Trang Sinh ra sức hành hạ, bất giác chợt 
thấy cảm khái trong lòng, lịch sử lúc nào cũng giống nhau đến kinh hồn như vậy hay sao. 


Nhạc Dương đã tát cho hai má Triệu Trang Sinh đỏ tấy sưng vù cả lên. Lữ Cánh Nam liền ngăn 
anh lại: “Nhạc Dương, đừng gọi nữa, cậu làm vậy không khiến cậu ta tỉnh được, ngược lại còn 
khiến cậu ta bị thương nữa.” 


Chợt nghe Nhạc Dương mừng rỡ reo lên: “Cậu ấy tỉnh rồi! Giáo quan! Cậu ấy tỉnh rồi! Mẫn 
Mẫn, cô lại đâu xem xem.” 


Đường Mẫn vội tung dây móc lên, đu qua thân cây đó, chỉ thấy Triệu Trang Sinh mấp máy môi, 
ú ớ, chẳng ai hiểu anh ta đang nói gì. Tròng mắt anh ta chuyển động bên trong hốc mắt, ngón 
tau cũng bất giác co rút lại, đích thực là đã tỉnh rồi. Đường Mẫn dựa theo cơ chế đánh thức 
nghiêm ngặt thử thao tác hai lần, chỉ nghe Triệu Trang Sinh thốt lên một tiếng: “Tôi bị sau 
sóng.” Cặp mắt nhắm nghiền chảm chậm mở ra. Triệu Trang Sinh chỉ thấu mấy bóng người mơ 
hồ, rồi từ từ trở nên rõ ràng hơn, nhưng người có thấu đâu, đó đều là những cây cổ thụ cao chọc 
trời cả. Lát sau, anh ta hỏi: “Tôi... đâu đây là đâu vậy? ” 


“Ha hai ” Nhạc Dương cười lớn, bắt chước giọng điệu của Trương Kiện nói, “Hỡi nhân loại đã 


Trang 1.622/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thức tỉnh kia, người đã được ban phước lành! ” 


Triệu Trang Sinh giờ mới nhìn rõ, bên cạnh mình có mấy gương mặt thân thuộc, Nhạc Dương, 
Mẫn Mẫn, đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương vẫn còn ở bên cạnh bô lô ba la: “Chúng ta đến 
rồi! Đây là Shangri-la, đây là Shangri-la đấy! Chúng ta đã đến Shangri-la rồi! Cậu là đồ lười nhác, 
chúng tôi phải liều sống liều chết mới đến được đây, cậu thì chỉ cần ngủ một giấc là xong xuôi 
hết cả. Ông trời thực đúng là không có mắt.” 


Triệu Trang Sinh nghe nói đến Shangri-la, vội cố gượng vùng dậy nhìn, nhưng lại bị Đường Mẫn 
ấn trở xuống, nói: “Giờ sức khỏe anh vẫn còn rất yếu, ngoan ngoãn nằm đó, không được loạn 
động, uống chút nước trước đã.” 


Triệu Trang Sinh đưa mắt nhìn ba người bên cạnh mình, lập tức kinh hãi kêu lên: “Sao chỉ có 
mấy người này, lúc tôi đi ngủ trên thuyền còn mười mấy người cơ mà. Giáo quan đâu? Cường 
Ba thiếu gia đâu? ” Tới đây, anh ta lại không nén được hỏi tiếp: “Những người khác đâu rồi? ” 


Nhạc Dương nói: “Trên các câu khác, cậu đừng có cựa quậy lung tung, chỗ này hẹp lắm đấy, 
bên dưới là đầm lầu, cậu mà lăn một cái là rơi ngay xuống đó.” 


Trác Mộc Cường Ba ở đằng xa cũng lên tiếng: “Triệu Trang Sinh, tỉnh rồi à, giờ cảm giác thế 
nào? Mẫn Mẫn ở ngay bên cạnh cậu, cứ nghe lời cô ấy là được rồi.” 


Triệu Trang Sinh nói: “Cường Ba thiếu gia, tôi không sao, tất cả đều ổn, chỉ là, chỉ là, toàn thân 
mệt mỏi không có chút sức lực nào thôi. ” 

Nhạc Dương nói: “Đương nhiên là không có chút sức lực nào rồi, cả mấy ngày nay có ăn gì đâu, 
dù là có ngủ suốt cả ngày thì hệ trao đổi chất cũng không thể ngủ theo cậu được, dinh dưỡng đã 
dùng hết sạch từ lâu rồi.” 


Trương Lập ở trên một thân cây khác nói: “Hây, Còm, hoan nghênh cậu trở lại đoàn du hành 
địa ngục. Những ngày tháng tốt đẹp cậu mơ mộng chốn thiên đường phải kết thúc rồi. Tóm lại 
là, ăn chút gì đó trước đi, bọn tôi để dành cho cậu ở chỗ anh Sean đấy.” 

Sean ủ rũ nói: “Rơi rồi.” 

“Cái gì? ” 

“Rơi rồi, cá rơi hết rồi, ba lô, trong đầm lây.” Sean xòe hai tay ra, nhún vai đầu bất lực.” 

“Ứm...” Trương Lập ngần ngừ một chút, lại nói với Triệu Trang Sinh: “Không sao, ở đâu đầu 
thức ăn, chỉ cần miệng cậu đủ to, nhiều mấy cũng có cho cậu ăn.” 

Triệu Trang Sinh từ từ tỉnh hắn, được Đường Mẫn giúp đỡ, tau chân anh ta cũng đã bắt đầu hoạt 
động trở lại. Việc đầu tiên anh ta làm là đưa tay lên sờ mặt mình, rồi lấy làm ngạc nhiên hỏi: 
“Sao tôi có cảm giác mặt mình hơi sưng sưng nhỉ? ” 

“Hả? ” Nhạc Dương đưa mắt nhìn mấy người bên cạnh, thấy không ai tỏ thái độ gì, liền lập tức 
ra vẻ dịu dàng nói: “Có à? Sao chúng tôi lại chẳng thấy gì nhỉ? Theo phán đoán và suy luận của 
tôi, chắc chắn là cậu xuất hiện ảo giác rồi. Cậu vừa mới tỉnh lại, vậu nên khó tránh khỏi cảm 


giác không được chân thực cho lắm, nghỉ ngơi thêm một chút, đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì, 
chắc chắn cậu có thể khôi phục lại sức chiến đấu mà, yên tâm đi.” 


Trang 1.623/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nói hết một tràng, Nhạc Dương lại liếc sang phía Vương Hựu, nói với Đường Mẫn: “Có cần thử 
cách của tôi nữa không? ” 


Đường Mẫn lắc đầu: “Không ổn, sức khỏe Vương Hựu hư nhược hơn anh Triệu nhiều, huống 
hồ, cũng không phải cứ tăng kích thích là nhất định có thể đánh thức được anh ấy. Phương pháp 
của cậu thô bạo quá. ” 


Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, thấu Triệu Trang Sinh đang nghi hoặc nhìn mình, vội vàng giải 
thích: “Vấn đề chúng tôi đang thảo luận, thuần túy là vấn đề học thuật thôi, cậu không hiểu đâu, 
đợi lát nữa tôi giải thích cho.” 


“Giờ sao đây? ” Đội trưởng Hồ Dương hỏi Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn bầu trời tối dần đi phía trên khu rừng, tuy không biết trận sóng 
triều họ vừa trải qua lúc nãy là triều sớm hay triều đêm, nhưng giờ xem ra thì chắc quá nửa là 
triểu đêm rồi. Gã lại đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, những thân câu khổng lồ bị đầm lầy 
nửa bùn nửa nước vây kín, khắp nơi nổi bong bóng khí, tiếng lục bục không ngừng vang lên tận 
sâu trong rừng. 


Rừng nguyên sinh (2) 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Trước tiên, mọi người đối chiếu thời gian một chút, để cố gắng đảm 
bảo đồng bộ với thời gian ở thế giới bên ngoài, phiền pháp sư Á La cho chúng tôi một thời gian 
đại khái trước đã. 7 


Sau khi pháp sư Á La tính toán, mọi người liền thống nhất điều chỉnh thời gian thành bảu giờ 
mười ba phút tối. Cuối cùng, sau khoảng năm ngày trong trạng thái vô thời gian, họ đã có lại nó 
ở miền đất Shangri-la. Tiếp đó, Trác Mộc Cường Ba nói: “Bước kế tiếp, chính là cố gắng hết 
sức tìm một nơi tương đối thích hợp để nghỉ ngơi.” 


Triệu Trang Sinh hỏi: “Chỗ này không được sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Ừm, chỗ này không được, ở đâu quá gần tảng đáy của khu rừng, bốn 
bề đều là nguy cơ.” Gã liếc nhìn lên cành cây, đoạn nói với Lữ Cánh Nam: “Mọi người ở bên 
dưới chú ú an toàn, tôi và Lữ Cánh Nam sẽ lên trên đó xem xét tình hình. Mẫn Mẫn, em qua 
đây chăm sóc cho Vương Hựu.” Dứt lời, gã lấy súng bắn đỉnh tán và dùi, cùng với Lữ Cánh Nam 
leo lên ngọn cây. Đường Mẫn bên dưới gọi với theo: “Cẩn thận đấy.” Cặp mắt cứ ngước lên 
nhìn chằm chằm Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. 


Triệu Trang Sinh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả một vạt rừng cây tĩnh lặng, xung quanh còn có 
mấy vũng nước lớn, lấu làm ngạc nhiên hỏi: “Chỗ này cũng được mà, sao lại không ổn chứ? ” 


Nhạc Dương giải thích: “Cậu vừa mới tỉnh lại, không biết vừa nãy chúng ta vừa mới trải qua nguụ 
hiểm nhường nào. Chỗ này là tầng thấp nhất của Shangri-la, có lẽ là không giống với Shangri-la 
trong tưởng tượng của cậu cho lắm, mà là một khu rừng nguyên sinh khắp nơi đều có sinh vật từ 
thời tiên sử. Động vật ở đây đều hết sức khổng lô. Tuy chúng ta có các loại vũ khí, nhưng đối với 
bọn quái thú đó, thương tích do vũ khí của chúng ta gây ra cho chúng quả thực quá nhỏ nhặt. ” 


Triệu Trang Sinh nhìn Nhạc Dương, rồi lại nhìn những người khác, cảm thấy dường như Nhạc 
Dương không hề nói ngoa. Anh ta lại hỏi: “Thế nhưng, tại sao tôi chẳng thấy con nào thế nhỉ? ” 


Trang 1.624/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ùm, chuyện này...” Nhạc Dương nói, “chuyện này nói ra thì cũng khá là phức tạp đấu, bởi vì 
cậu gia nhập sau, vẫn chưa biết rừng nguyên sinh là như thế nào, những khu rừng nguyên sinh 
có những cây cối cao lớn thế này...” 


Sean liền bổ sung thêm: “Là thực vật họ dương xỉ, tôi có nói qua rồi.” 


Nhạc Dương gật đầu: “Những khu rừng do các loài thực vật họ dương xỉ cao lớn cấu thành, 
thông thường chia làm ba tảng. Tầng cao nhất là ngọn cây, mái nhà của cả khu rừng, là nơi 
chim chóc và các loài động vật linh trưởng sinh sống, tuụ có lẽ không thể tìm thấy động vật linh 
trưởng cao cấp, nhưng chim chóc thì cũng hơi đáng sợ, vì vậu tầng cao nhất không thích hợp 
cho chúng ta nghỉ chân; dưới tầng ngọn cây là tầng giữa, chủ yếu là cành câu, có ít chủng loại 
sinh vật nhất, cho dù có, thì cũng chỉ là một số loài côn trùng đục rỗng ruột câu mà thôi; còn 
tầng dưới cùng là nơi tập trung nhiều chủng loại sinh vật nhất, môi trường cũng phức tạp nhất, 
đặc biệt là trong những khu rừng nguyên sinh mà chúng ta hoàn toàn không có hiểu biết gì, 
dừng chân nghỉ lại dưới mặt đất, chỉ là hành động trong lúc không có biện pháp nào khác mà 
thôi. Thông thường, dù muốn hạ trại qua đêm dưới đất, thì cũng phải chọn nơi nào rộng rãi, gần 
nguồn nước, đất đai chắc chắn, xung quanh không có nhiều bụi cây bụi cỏ, nếu không, thì cứ 
chờ mà bị nhai xương đi.” Đang mải nói liên hồi, Nhạc Dương bất giác bật cười nói: “Những gì 
giáo quan dạy chắc không dùng được ở đây rồi. Chúng ta có biết gì về các loài động thực vật ở 
đây đâu chứ, giờ chỉ còn biết dựa vào tự mình nhận biết thôi vậu. ” 


Triệu Trang Sinh nói: “Cậu nói nhiều như vậy, thì có liên quan gì tới việc không nhìn thấy động 
vật ở đâu chứ? ” 


Sean nói: “Tôi nghĩ có mấu nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là đám thủy tổ của loài kỳ nhông 
thằn lằn vốn sống ở đây vừa trở về dưới biển; thứ hai, giờ vừa mới qua giờ ăn tối, hầu hết các 
loài động vật đều đã về hang nghỉ ngơi; thứ ba, chúng ta là khách lạ ở vùng đất này, bọn chúng 
vẫn đang ấn nấp trong bóng tối ngầm quan sát chúng ta, tuy tôi ngờ rằng chúng vẫn chưa tiến 
hóa được đến mức có bộ não phát triển tới mức ấy, nhưng cũng không loại trừ đó là do bản 
năng sai khiến.” 


Trương Lập nói: “Nhưng mà vậy vẫn còn đỡ, ít nhất ở đây chúng ta không bị một số loài động 
vật nhỏ không nhìn thấy được cắn xé.” 


Triệu Trang Sinh thắc mắc: “Sao lại nói thế? ” 


Trương Lập cười ha ha nói: “Vì vậy mới nói cậu đã để lỡ mất phần đặc sắc nhất rồi, động vật ở 
đây ấy à, từ lúc lên được đến bờ, tôi thấu chúng ta là cái loại nhỏ nhất rồi đấy.” 


Triệu Trang Sinh lại càng hoang mang: “Thế nghĩa là sao? Cái gì mà chúng ta là loại nhỏ nhất 
rồi đấy? ” 


Nhạc Dương bèn lên tiếng: “Còn nhớ đoạn ghi chép về người bộ tộc Qua Ba thời cổ đại khai 
sáng kỷ nguyên mới mà chúng tôi từng kể với cậu không? Quái thú ở nơi ấu cao bằng ba căn 
nhà, da dày như giáp sắt, có lũ chim ăn thịt người và bò dê như lũ chim chích mổ thóc, côn 
trùng cao bằng người... còn nhớ không? ” 


Triệu Trang Sinh gật đầu: “À, để tôi nghĩ xem nào. Ừ, hình như có nghe Trương Lập nói rồi, 
đấy là thần thoại mà.” 


Trang 1.625/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không, không, không, đấy là sự thật đấy, khắc họa hết sức chân thực. 
Chúng tôi vừa mới thấu lũ chim khổng lô ấy, cậu đã bao giờ thấy con chim nào sải cánh dài một 
hai chục mét chưa? To như cái máy bay ấu.” 


“Không thể nào! ” Triệu Trang Sinh nói gì cũng không chịu tin, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. 


Trương Lập nói: “Hì hì, cậu cứ không tin ổi, lát nữa gặp rồi thì đừng có mà són ra quần đấy 
nhé.” 


Ba Tang lục tung đống vũ khí trong ba lô ra, thuốc nổ dẻo, lựu đạn, đạn nổ, thủ pháo, mỗi món 
anh ta đều cầm lên một lượt, rôi lại lắc lắc đâu, cất trở lại ba lô. Pháp sư Á La thấp giọng nói: 
“Không tác dụng gì đâu, vũ khí chúng ta mang theo không đủ để tiêu diệt các loài động vật lớn 
như thế, lựa chọn duy nhất của chúng ta là bỏ đi, cố gắng không tiếp xúc chính diện với bọn 
chúng.” 


Bàn tau đang nạp những viên đạn nổ 12.7 mm của Ba Tang bỗng run lên bản bật, thể hình 
khổng lồ như chiếc máy bay, cả một đàn lớn như một binh đoàn... Từ khoảnh khắc đầu tiên 
nhìn thấy con chim khổng lỏ ấu, Ba Tang đã nhớ ra, anh ta từng thấy chúng! Trên thảo nguyên 
xanh màu ngọc bích, dưới ánh dương rực rỡ chói ngời, lũ chim khổng lồ ấy bị mùi máu của linh 
dương Tây Tạng thu hút đến, che lấp cả mặt trời, không thể nào chống đỡ, không thể nào đánh 
trả. Khi nhìn thấy thể hình to lớn của chúng, bất cứ ai cũng đều sẽ nghi ngờ không biết súng đạn 
trong tau mình có thể gâu tổn thương cho vật thể khổng lỗ ấy được hay không. Aphada, Amu, 
Alaphu, tất cả bọn họ đều bị quắp ởi, trong chớp mắt đã biến mất giữa sương mù mờ mịt dàu 
đặc, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn vắng xuống từ trên chín tầng mây cao, trở thành tiếng rú 
gào thê thảm không thể nào xóa nhòa trong ký ức. Tại sao họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến 
thế, Ba Tang cũng nhớ ra rồi. Sumu ở sau lưng anh ta, khi tiếng gió sượt qua, Sumu bỗng hét 
lớn “Cần thận phía saul ” Anh ta đã nhảy bổ tới đè lên người mình, lẽ ra kẻ bị quắp đi ấy phải là 
mình mới đúng. Hai con chim khổng lồ, một con ngậm chặt ngang lưng Sumu, con còn lại bổ 
vào khoảng không, chiếc mỏ lớn chỉ khẽ mổ lên người Sumu một cái, một cái chân của Sumu 
cùng với lòng ruột bên trong khoang bụng và cả xương cốt da thịt liền bị xé lìa ra, miếng ruột già 
máu me đảm đìa lòi ra từ chỗ chân bị xé rách, lơ lửng giữa không trung... Sumu vẫn còn sống, 
tiếng hét đó... Nghe âm thanh ấy, Ba Tang cảm giác như người bị xé toang ra dường như là 
chính bản thân mình. Trên bầu không vẫn còn vô số tiếng kêu la của đồng đội anh ta, thịt, não 
tương, tròng mắt, ruột non, ruột già, da thịt cùng với cơn mưa máu rưới xuống, mà từ thảo 
nguyên chỗ bọn họ đang đứng đến chỗ rừng cây ít nhất cũng phải chạy thêm một nghìn mét 
nữa. Ba Tang cũng nghĩ rằng mình cảm chắc cái chết, thế nhưng... rốt cuộc đã xảy ra chuyện 
gì? Ký ức của Ba Tang lại gián đoạn ở đó, nhưng đôi bàn tay đang run rấu của Ba Tang đã nói 
cho anh ta biết, chuyện xảy ra sau đó còn đáng sợ bội phần, đồng thời cũng là chuyện mà anh 
ta không thể nào nhớ lại. 


Pháp sư Á La lại thấp giọng nói: “Vũ khí, hoàn toàn không phải sức mạnh tuyệt đối đáng tin cậu 
mà con người sở hữu. Muốn chiến thắng quá khứ và chính bản thân mình, mãi mãi chỉ có thể 
dựa vào chính bản thân mình mà thôi.” 


Ba Tang đưa mắt nhìn ông, đặt băng đạn xuống, rồi lấy thanh đao cong trong ba lô ra, buộc vỏ 
đao vào bắp chân, rút ra lưỡi đao sắc bén sáng ngời, rồi lại tra mạnh vào, lưỡi đao và vỏ đao ma 
sát, phát ra một tiếng “cheng” đanh gọn. 


Trang 1.626/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Này, Mẫn Mẫn! Vương Hựu sắp tuột xuống rồi kìal ” Nhạc Dương nhắc nhở Đường Mẫn đang 
nghển cổ nhìn lên cao. 


Đường Mẫn giật mình, vội đưa tau kéo chặt vai áo Vương Hựu, rồi bỗng “á” lên một tiếng. Thì 
ra cô phát hiện không phải Vương Hựu tự trượt xuống, mà là có thứ gì cắn vào ống quần kéo 
anh ta xuống dưới. Cái thứ ấy toàn thân đen như mực, mềm nhũn, trông chẳng khác nào con ốc 
sên chui ra khỏi vỏ. Nó cắn chặt, không, phải nói là hút chặt ống quần của Vương Hựu mới 
đúng. Cái miệng ấu tựa như bông hoa hướng dương đang nở rộ, trong miệng chỉ chít những ống 
hút nhỏ như đầu kim. Trên sống lưng thứ ấu có mấy cái gai dài gần nửa mét, xúc tu có thể thu 
vào kéo ra hệt như vòi ốc sên. Vừa nãy còn có mấy sợi xúc tu bám vào ống quần Vương Hựu, 
nhưng giờ đều đã rụt cả về. Nhưng cái miệng nó thì vẫn hút chặt lấy quản Vương Hựu không 
chịu nhả ra. Đường Mẫn kéo một cái, lôi từ dưới đầm lên một con quái vật nhuyễn thể dài gần 
một mét, toàn thân nó xuất hiện ngay trước mắt cô, hiện rõ là một con sâu thịt dạng ống, trên 
lưng có mấy đôi gai nhọn, có vằn hai màu vàng đen giao nhau, từng đôi từng đôi chân thịt thô 
ráp xù xì... Đó... đó chính là một con sâu róm khổng lỏ! Không, còn đáng sợ, đáng kinh tởm 
hơn sâu róm gấp bội phần! 


“Đây là cái gì vậu! ” Đường Mẫn sợ nhất chính là thứ này. Bọn chúng chỉ dài chưa đến hai 
centimet thôi cũng đã đủ khiến cô nhắm tịt mắt lại, vừa rú vừa nhảy lên rồi, huống hồ trước mắt 
lại là một con dài đến cả mét lộ ra khỏi mặt nước. Đường Mẫn rốt cuộc cũng không tự chủ được 
mà buông Vương Hựu ra, hét toáng lên. 


“Hừ, chết tiệt thật.” Ở những nơi khác cũng đã xuất hiện các sinh vật tương tự. Cổ tau Ba Tang 
vung lên, dâu móc gắn ở tay trái lập tức bắn ra, nòng súng trong tay phải đồng thời tóe lửa, đạn 
nổ hất bùn nước dưới đầm lầu bắn lên tung tóe khắp phía. Lũ côn trùng quái dị trúng đạn 
nghếch cả đầu lẫn đuôi lên, các cặp chân thịt nhung nhúc, khiến mặt đầm bên dưới sôi lên sùng 
sục. Bấu giờ họ mới phát hiện ra là cả bọn đã bị lũ quái vật nàu lắng lặng vây chặt kín rồi. 


Một con sâu khổng lồ từ dưới đầm lầu vươn đầu lên thân cây, Triệu Trang Sinh sợ co rút cả 
người lại, cuống cuồng hỏi: “Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậu hả? ” 


Trương Lập bắn dâu móc đu người qua, nói: “Thấy chưa hả, đây chắc là cụ kụ của sâu róm tồi. 
Thể hình như vậy là thuộc loại nhỏ nhất rồi đấu, lũ bọn tôi gặp lúc nãy mới gọi là to cơ.” Sean 
nhìn lũ sâu kỳ quái bị Ba Tang bắn cho đầu đuôi lộn phộc cả lên trong đầm lầu, chỉ thấu một đầu 
to một đầu nhỏ, đầu to thì trông như quả bóng bơm đầy những nước, những cái xúc tu dài đến 
cả thước Anh, lúc rút vào trong bụng thì lại không nhìn thấy chút dấu vết nào nữa, bảo nó là 
động vật nhuyễn thể cũng chẳng phải cho lắm, vì những gai nhọn trên lưng kia vừa dài vừa 
cứng, có khác gì thanh kiếm của các tuyển thủ môn fencing đâu. Thực đúng là hết sức quái dị. 
Đột nhiên, một cái tên sinh vật tiền sử bỗng xuất hiện trong óc anh ta. “Hallucigenial Lũ này là 
loài Hallucigenial ” Sean hét lớn, vì một con Hallucigenia đã không chút khách khí bò lên thân 
câu nơi anh ta đang dừng chân, anh ta vội đeo ba lô tung dây móc đu sang chỗ khác. 


Đội trưởng Hồ Dương không kịp lấy vũ khí, tiện tay rút luôn cái cuốc chim bằng sắt ra bổ thẳng 
xuống con Hiallucigenia nhuyễn thể đó, cảm giác chỉ thấy trơn tuột mềm nhũn, tựa như quật 
trúng một quả bóng cao su bên trong chứa đầy dầu nhòn. Nhạc Dương liền hỏi: “Hallucigenia? 
Là cái thứ gì thế? Chẳng phải anh nói không hiểu lắm về các loài sinh vật tiền sử cơ mà? ” 


Sean đáp: “Loài này rất nổi tiếng ở kủ Cambri, giống như sâu ba lá vậy. Vì nó quá đỗi quái dị, 


Trang 1.627/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến nỗi người phát hiện ra đã đặt cho nó cái tên có nghĩa là `'loài sâu có nằm mơ cũng không 
thể nghĩ đến, hay còn gọi là `sâu quái đản'. Chỉ là... chỉ là tiêu bản hóa thạch mà người ta phát 
hiện đều dài chưa đến một centimet thôi, sao... sao chúng có thể dài đến thế nàu được chứ nhỉ? 


* 


Nhạc Dương làu bàu nói: “Trải qua ba trăm triệu năm, có trời mới biết chúng biến thành cái 
giống gì rồi.” 


Lúc này, chỉ thấy con sâu quái đản dưới chân Sean tách miệng ra, phần da dưới cổ co lại, lộ ra 
tầng tầng nếp nhăn, trông như người ta xắn tay áo len lên vậy, trong miệng cấu tạo trông như 
nòng pháo. Nhạc Dương thốt lên: “Con... con sâu ấy đang làm gì vậy? ” 


Sean dịch người sang một phía khác, nói: “Không biết, nhưng hình như là muốn phun ra thứ gì 
đó, cố gắng đừng mặt đối mặt với chúng.” 


Đường Mẫn từ nãy đã dùng dây móc leo lên thật cao, miệng vẫn không ngớt kêu la: “Mau đuổi 
bọn chúng đi, mau đuổi bọn chúng đi.” 


“Mẫn Mẫn? Sao thế? Em không sao chứ? ” Giọng Trác Mộc Cường Ba phía trên vắng xuống, 
bọn họ đã leo trở xuống. 


Chỉ thấy Lữ Cánh Nam trượt dây thừng xuống với tốc độ nhanh chưa từng thấy, trong ánh mắt 
dường như có chút hoảng loạn, còn cách mặt đất chừng mười mấy mét đã kêu lên: “Mau rời 
khỏi chỗ này.” Khi ấy những người khác mới thấy bóng Trác Mộc Cường Ba cũng đang trượt 
xuống. 


Nhạc Dương dùng dâu móc leo lên mấy bước, cất giọng hỏi: “Sao vậy, Cường Ba thiếu gia? ” 
Trác Mộc Cường Ba đưa ống nhòm điện tử cho Nhạc Dương, nói: “Ba lô của tôi đâu? Mọi người 
mau chuẩn bị rời khỏi đâu, trên cành câu có một số sinh vật rất quái dị, có thể gâu tổn thương 
đến chúng ta.” 


Những người bên dưới đều giật mình đánh thót, xem ra trên cây còn có thứ gì đó, nhưng mà, 
thứ gì có thể khiến cả giáo quan cũng phải sợ đến mặt hoa thất sắc thế kia, lẽ nào phía trên cao 
kia cũng bò nhung nhúc một lũ sâu quái đản nữa sao? 


Chẳng mấy chốc, mọi người liền trông thấu cái thứ đến cả Lữ Cánh Nam cũng không muốn 
chạm vào. Đó... đó rốt cuộc là sinh vật gì chứ? Nhìn ngoại hình của nó, trông như thể một bãi 
đờm của người khổng lồ vừa khạc ra, không có hình thái cụ thể, toàn thân xanh xanh vàng 
vàng, bốc ra một mùi tởm lợm khiến người ta chỉ muốn nôn oe, chúng rơi xuống đầm lây, liền 
dính chặt luôn vào như thuốc cao, thân thể trải ra lớn chừng bằng cái chậu rửa mặt. Chỉ thấy 
phần đầu của sinh vật ấu, hoặc giả có thể nói là bộ phận tạm coi như cái đầu của nó chảy về 
phía trước như bãi đờm đang sôi lên cuồn cuộn, kế đó là phần đuôi chầm chậm co rút theo, rồi 
thân thể lại dãn ra theo một hướng khác, sau đó phần đuôi lại nhích theo, kiểu di chuyển ấy, hệt 
như loài trùng biến hình trong giới vi sinh vật. 


Nhạc Dương cố chịu đựng mùi thối khiến người ta tắc thở, bịt chặt mũi lại nói: “Đây là cái gì? 
Tổm quá đi mất! Sao lại còn nhúc nhích được thế kial ” Ba Tang cũng không dám nổ súng vào 
lũ sinh vật không có hình thái cố định ấu, chỉ sợ chất dịch xanh xanh vàng vàng đó bắn tóe lên 
người mình. 


Trang 1.628/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam không kịp trả lời, chỉ lớn tiếng quát: “Đi mau, đi mau, bọn chúng ở trên cao bau 
xuống đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba chỉ ngón tay về phía trước mé bên phải, nói: “Cách chúng ta khoảng hai 
câu số về phía Tây Bắc, chúng tôi nhìn thấy thác nước, hình như còn có cả kiến trúc nhân tạo 
nữa, mọi người hãy tiến về phía ấy! Mẫn Mẫn đừng lao nhanh thế; pháp sư Á La, phiền ngài 
cõng Vương Hựu, Nhạc Dương đỡ tiểu Triệu đi; Trương Lập, Sean, hai người giúp họ xách ba 
lô; Ba Tang đừng bắn nữa, không hết đâu, trên câu nhiều lắm, chúng còn biết nhảy lên nữa đó, 
mau chạy thôi! ” 


Lời gã vừa dứt, chỉ thấy lũ sâu Hallucigenia trong đầm lầu đột nhiên co rút thân thể lại, phun ra 
một đám gì đó, chỉ nghe “bẹt” một tiếng, đã dính luôn vào thân cây, chính là cái chất dịch nhầy 
nhầy như mủ màu xanh vàng ấy, có điều bãi nhây ấy nhỏ hơn thứ trên cây rơi xuống nhiều. 
Trương Lập cũng kêu lên: “Tởm quá đi mất! Vừa nãy hình như có một bãi đờm dính lên mặt tôi 
mất rồi. Mặt tôi, mặt tôi bị nó cào rách rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, dung nhan của tôi bị hủy mất rồi! ” 


Sean lầm bầm nói: “Thật điên cuồng quá đi mất, cái thế giới này quá điên cuồng rồi! ” 


Vô số sinh vật dạng đờm nhầy từ trên cao rơi xuống, có con giãn người ra, chầm chậm đảo tròn 
lướt xuống như một chiếc lá; có con lại co lại như một giọt nước nhều xuống, chạm tới đảm lầu 
hoặc gốc cây, liền chảy về phía trước như chất lỏng. Đồng thời, vô số lũ sâu Hallucigenia trong 
đầm lầu lại ra sức bắn những đám đờm nhảy nhụa ấy lên, thân thể thứ đó hệt như kẹo cao su, 
chạm vào đâu là liền dính chặt vào đó. Nhất thời, cả khu rừng đâu đâu cũng là đám sinh vật 
nhuyễn thể rơi lả tả hoặc bắn lên bay vèo vèo, căn bản không có chỗ nào để né tránh. Cả đám 
người sử dụng dây móc đu trên không trung, chỉ thấy trên không toàn là những kẻ địch bầy nhầu 
nguy hiểm, dưới chân thì là đầm lầu đang ùng ục bọt khí và lũ sâu quái dị có gai nhọn hoắt đang 
uốn éo cuồn cuộn, tình thực đã tệ đến mức không thể nào hơn. 


“Bẹt, ” chân phải Trương Lập bị một đám nhầy bọc kín, Trương Lập vội lấy tau định hất con vật 
nhuyễn thể ấy ra, ai ngờ vừa chạm vào, đã bị dịch nhầy dính luôn vào tay, nhấc tay lên, chất 
nhầy liền kéo thành những sợi tơ mảnh như nhựa cao su, mùi mủ hôi thối nồng nặc xộc lên mũi. 
Trương Lập chỉ thấy khó chịu khôn tả xiết trong lồng ngực. Lúc ở trên thuyền lắc lư dữ dội như 
thế mà anh cũng không hề nôn mửa, nhưng giờ đâu rốt cuộc không nhịn nổi, bụng anh quặn lên 
một chặp, dạ dàu nhộn nhạo, bao nhiêu thịt cá xương cá ăn được đều phun ra hết sạch. “Tôi 
dính chưởng rồi! Tôi dính chưởng rồi! ” Trương Lập hét toáng lên. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cố gắng lên, lát nữa kiếm chỗ nào rửa sạch đi, cậu đừng để rơi xuống 
đấy! Nói cho cậu biết, rơi xuống là không ai cứu cậu đâu, rơi xuống là chết chắc đấy! ” Lời vừa 
mới dứt xong, đã nghe “bép” một tiếng, “đờm đặc” đã bọc kín cả bàn chân phải gã, rồi treo 
lửng lơ như một đám mủ cao su dưới gót chân, không sao hất đi được. 


“Bép, 7 Ba Tang đột nhiên tăng tốc, lướt vù vù phía trước cả bọn, thứ ấy đã dính lên vai anh ta, 
còn có một phần bám vào má bên trái nữa. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Ba Tang, 
cả bọn chỉ lo anh ta sẽ tự chặt luôn cả cánh tay trái mất. 


Triệu Trang Sinh thì thào nói với Nhạc Dương: “Chắc tôi không xong rồi.” Nhạc Dương nói: 
“Cậu đừng có mà nói bậy.” Triệu Trang Sinh nói: “Thật đấu, cái thứ đó, cái thứ đó dính vào lưng 
tôi rồi, không chỉ một hai bãi đâu, tôi cảm thấy ít nhất cũng phải năm sáu bãi ấy.” 


Trang 1.629/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương trầm mặc không nói gì. Triệu Trang Sinh lại lo lắng hỏi: “Cậu... sao cậu không nói 
gì thế? Cậu đang nghĩ gì vậu? ” 


Nhạc Dương đáp: “Tôi đang nghĩ, không biết có nên ném cậu xuống không nhỉ? ” 
“Cái gì? Cậu dám nghĩ vậy à! ” Triệu Trang Sinh nói. “Cậu nghĩ vậy thật đấu hả? ” 


Nhạc Dương ngập ngừng nói: “Nhưng mà, ai biết được chúng có bám lên lưng cậu rồi tiện thể 
trườn luôn lên người tôi không. ” 


“Cậu là đồ vô tình, vừa nãu có người bảo là cậu đánh tôi sưng vù mặt lên tôi còn không tin, xem 
ra quả đúng là cậu làm rồi.” 


“Ai hả? Ai bán đứng tôi hả? ” 

“Được lắm, quả nhiên là cậu! ” 

“Đừng cử động... Bảo cậu đừng cử động cơ mà, thấy chưa, giờ thì cả tôi cũng dính chưởng rồi! ” 
Bãi đất dung nham 


Đu dây trong rừng được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra nơi hình như có kiến 
trúc nhân tạo mà Trác Mộc Cường Ba nói tới, nơi này so với rừng rậm, có thể nói là một cảnh 
tượng hoàn toàn khác. Đó là một bình đài bằng nham thạch núi lửa khá cao so với vùng đầm lầu, 
trên mặt đá phẳng nhãn không có loài thực vật nào sinh trưởng, trời đất tức thì rộng mở ra 
mênh mông, từ xa nhìn lại giống như bàn chân một người khổng lồ giẫm xuống giữa khu rừng. 
Trên mu bàn chân có một dải băng màu bạc, đó là dòng thác chảy từ trên tầng thứ hai xuống. 
Dòng thác tụ lại thành một đầm nước trong trên mu bàn chân, nước lại chảy tràn qua đó xuống 
đầm lây bên dưới. Còn những thứ thoạt nhìn tưởng như kiến trúc nhân tạo ấy, nằm ở phần nhô 
cao lên của bàn chân người khổng lô, từ xa xa trông lại, chỉ thấy giống từng đống từng đống đá 
vụn chất cao, hoặc những tảng nham thạch hình chóp nhọn bị phong hóa. Nhìn sự phân bố, 
hình dạng, độ cao của ụ đá, trông chẳng hề giống kiến trúc nhân tạo chút nào, thậm chí còn 
khiến họ có cảm giác như đó là hang ổ của loài động vật nào đó xây nên. 


Khi thực sự đến gần, mới nhận ra bàn chân khổng lô ấy không chỉ to bình thường. Ở đâu đá đỏ 
phải nhô cao hơn mặt đất ít nhất năm chục mét, chỗ cao thậm chí còn ngang hàng với ngọn 
những thực vật khổng lỏ họ dương xỉ; chiều rộng áng chừng khoảng hai nghìn mét, trải sâu vào 
khu rừng, có vẻ như nối liền với chân núi. Nhưng khi cả bọn đến phía bên dưới thì mới phát 
hiện ra, bàn chân khổng lỗ trên to dưới nhỏ, muốn bám vách đá leo lên chẳng phải chuyện dễ 
dàng. Có điều, cũng vẫn còn may mắn, dòng thác chảy qua mu bàn chân khổng lồ cũng xối 
xuống dưới tạo thành một đảm nước sạch nho nhỏ. Hiện giờ, thứ bọn họ cần nhất, chính là 
nước sạch, cần phải rửa hết những thứ kinh tởm đến không còn lời nào diễn tả dính trên người 
trước đã. 


Sau một bận đu dây trong rừng, người nào người nấy đều đã dính đòn, trên thân mỗi người ít 
nhiều cũng có một hai con sinh vật dạng đờm lầy nhầy bám chặt. Sean là thảm nhất, từ đầu đến 
chân anh ta bị sinh vật ấu bọc kín, thoạt nhìn cứ như mặc một bộ đồ ngụy trang rằn ri hai màu 
xanh vàng; mái tóc bạch kim thì như bị ai tương hàng đống trứng gà sống, dính bết vào nhau. 
Nhìn thấu đầm nước sạch, Sean liền không ghìm được, lao thắng tới, chẳng ngờ, lại bị hai tiếng 
quát lanh lảnh ngăn lại. 


Trang 1.630/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Đứng lại, Seanl ” Câu đầu tiên là mệnh lệnh của Lữ Cánh Nam. 
*Sean, anh đứng lại cho tôi! ” Câu thứ hai là tiếng hét của Đường Mẫn. 


Sean hoang mang không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ anh ta đã phạm phải sai lắm nghiêm 
trọng lắm vậy. Hai cô gái nổi giận bừng bừng lao đến trước mặt anh ta: “Anh... sao anh có thể 
đi trước chúng tôi được chứ? ” 


“Phải đấy, phải đợi chúng tôi rửa trước rồi mới đến lượt các anh chứ! ” 


Thì ra, cả hai cô đều nhất trí quan điểm rằng: đầm nước sạch sẽ này bị đám đàn ông thối tắm 
rửa xong rồi, chẳng phải thành một đầm nước vừa bẩn vừa thối sao, làm sao còn dùng được 
nữa? Vì vậy, lẽ đương nhiên là phải cho họ hưởng dụng trước. Sean giờ mới vỡ nhẽ, thì ra mình 
đã phạm một sai lầm mang tính lễ tiết. 


Anh ta vầy vầy bàn tay dính đầu chất niêm dịch kinh tởm, rồi lại nhìn thân thể bị dính nhơ nhớp 
xanh xanh vàng vàng, lắm bẩm: “Nhưng mà tôi... nhưng mà tôi...” Lữ Cánh Nam liếc nhìn cái 
đầm nhỏ xíu chưa đầu mười mét vuông bên dưới thác nước, thấy xung quanh toàn là bùn nhão 
ùng ục, nói thế nào cũng không chịu cho Sean rửa trước. Lữ Cánh Nam đã nói nhanh như gió, 
Đường Mẫn cũng mồm năm miệng mười, hai người một xướng một họa, lua xa lua xua nói một 
tràng những đạo lý Trung Quốc mà Sean nghe chẳng hiểu gì cả, cuối cùng, dưới hai tầng áp 
bức, anh ta nào còn dám không chịu đầu hàng. 


7.13 


Một đám “đàn ông thối” danh xứng với thực tập trung lại một chỗ, chỉ thấy mùi tanh tưởi hôi 
thối trên người mình mỗi lúc một xộc vào mũi nồng nặc hơn. Nhìn bộ dạng ủ rũ của Sean, Nhạc 
Dương miễn cưỡng rặn ra một nụ cười an ủi: “Giờ chính là thời cơ để phát huy phong độ quú 
tộc của anh đấy. Đàn ông chúng ta chẳng việc gì phải tranh giành với đám đàn bà ấy cả.” 


Sean nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ ngượng ngập: “Quú với cả tộc cái bà nội cậu ấu! ” 


Mọi người đều rất tự giác xoay lưng lại phía đầm nước, quây thành một hình cung, ngoài Trác 
Mộc Cường Ba, những người còn lại thậm chí còn không dám ngoảnh đầu lại liếc nhìn một cái. 
“Khu khụ, ” Trương Lập đột nhiên hắng giọng nói, “thực ra, tôi cảm thấu... đương nhiên, đây 
chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé, Cường Ba thiếu gia, anh có thể qua tắm chung với bọn họ 
cũng được đấy.” Cả đám đàn ông đều nở một nụ cười gian giảo. 


Trác Mộc Cường Ba làm bộ nghiêm nghị trả lời: “Tôi sợ bị đá bay đi mất.” Cả bọn đều ngoác 
miệng ra cười, nhưng chỉ có một người phát ra âm thanh! 


“Ha hai! ” Trương Lập cười lớn thành tiếng xong, mới nhận ra những người khác đều chỉ ngoác 
miệng ra, chứ không hề phát ra âm thanh gì, bỗng sực nhớ ra người ở phía sau mình có thính 
giác cực kỳ siêu tuyệt, tư duy cũng mẫn tiệp hơn người, lẽ nào lại không nghe ra ý đồ xấu xa 
trong tiếng cười đó. Vừa nghĩ tới đâu, bỗng như có một trận gió âm thổi tới, anh chàng lập tức 
cảm thấu không ổn, vội vàng bịt chặt mũi miệng lại. 


Đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La thì ở một chỗ cách xa đầm nước, lợi dụng ánh sáng lờ 
mờ nghiên cứu cấu tạo bàn chân người khổng lỏ. Quan sát từ cự lụ gần, sẽ phát hiện ra bàn 
chân này không phải một khối nham thạch nguyên vẹn, mà do từng khối đá hình lăng trụ ghép 
lại với nhau, sắp xếp hết sức thẳng thớm chỉnh tể, như thể do bàn tay con người dựng nên, 


Trang 1.631/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhưng cả đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La đều biết, đây chính là một kỳ tích do thiên 
nhiên vĩ đại tạo ra. 


Khi dung nham núi lửa nhanh chóng nguội lạnh, nham thạch nứt nẻ đồng thời hình thành một 
hình thái tương tự như kết tích, hình thái của mỗi trụ nham thạch đều ngay ngắn quy cách hệt 
như tổ ong, phía trên hơi cong cong lại thành hình cung. Đứng bên dưới vách đá này, cảm giác 
tựa như đang đứng lặng dưới hành lang của tòa cung điện nào đó từ thời viễn cổ, đội trưởng Hồ 
Dương đưa tay sờ những trụ đá hình lục lăng chỉnh tê ấy, thầm thở dài trước sự thần kỳ của thiên 
nhiên, còn pháp sư Á La thì khẽ ngầng đầu lên, như đang ngẫm nghĩ. 


Từ lúc vừa mới xông vào khu rừng, ánh mắt của đại sư đã dừng lại trên khối đá khổng lồ này, nơi 
đó, mới chính là bức tường ngăn cách mà họ cần phải vượt qua. Vách đá lớn ngăn cách giữa 
tầng bình đài thứ nhất và thứ hai. Chỉ khi đến gần bàn chân người khổng lỏ, ông mới thấy rõ, cả 
vách đá khổng lỗ như một con sóng thần đang cuộn lên rồi bị đông cứng lại trong chớp mắt. 
Một con sóng cao đến cả nghìn mét, ngước lên chẳng thấy đầu ngọn sóng đâu, phần mép của 
bình đài thứ hai xòe rộng như chiếc ô che phủ tảng bên dưới. Còn các khe hở giữa những trụ lục 
lăng tưởng chừng như tách biệt độc lập với nhau kỳ thực lại sát sàn sạt đến mức một tờ giấu 
mỏng cũng không thể nào nhét vào được. Dạng vách nham thạch này thường được các cao thủ 
leo vách đá gọi là “vách than thở”. Trên vách đá không có khe hở để nhét mũi dùi vào, buộc 
phải dùng máy đục lỗ, đến đoạn cuối, người leo phải treo mình lộn ngược như con nhện trên 
trần nhà mới vượt qua được. Loại vách đá này, nếu độ cao dưới trăm mét thì các cao thủ leo 
trèo còn có thể dựa vào thể lực ngoan cường vượt qua, nhưng vách đá này lại cao tới gần hai 
nghìn mét! Tạm không nói đến phần đỉnh xòe ra như cái ô của nó, cho dù chỉ là vách dốc đứng 
thôi thì cũng phải mất mấy ngày trời, cùng với vô số thiết bị leo núi mới vượt qua được. Pháp sư 
Á La thầm nhủ trong lòng: “Vách đá thế nàu, người đó có thể tay không leo bám lên được ha 
sao? Còn mình? ” 


Lúc này, đội trưởng Hồ Dương nói: “Đại sư, ông nghĩ vách đá này được hình thành như thế nào 
nhỉ? ” 


Pháp sư Á La lại ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuuên qua chân người khổng lồ, dừng lại trên 
tâng bình đài thứ hai. Trong tâm trí ông, chợt xuất hiện cảnh tượng từ muôn vạn năm trước: 
dung nham như một dòng thép lỏng cuồn cuộn chảy, men theo các thông đạo, tràn ra ở tầng 
bình đài thứ hai. Tới vị trí nàu, dòng dung nham dần dần nguội lạnh bắt đầu dồn lại, một phần 
nhỏ còn nóng chảy vòng qua những chướng ngại vật phía trước, chảy đến mép bình đài tầng thứ 
hai, nhỏ giọt rơi từ trên cao xuống, hình thành nên bàn chân khổng lô của ngày hôm nay. Pháp 
sư Á La nói: “Ừm, giống như suy đoán của chúng ta.” 


Lúc Hương Ba La mật quang bảo giám xuất hiện trước mắt lần đầu tiên, họ đã không ngừng 
thảo luận xem nơi này có thể được hình thành như thế nào. Muốn cấu thành được địa thế răng 
cưa trên rộng dưới hẹp thế này, cần phải là loại đá kết cấu hết sức chặt chẽ mới có thể chịu 
đựng được áp lực phía trên mà không gãy lìa; mà núi lửa hiện đại thì đa phần đều phun từ chính 
giữa lên, hình thành nên hình chóp giống như kim tự tháp. Cũng có nghĩa là, địa hình này có lẽ 
được hình thành từ thời viễn cổ. Mấy trăm triệu năm trước, vào giai đoạn đầu của kỷ pecmi, các 
khối đại lục vẫn chưa ổn định, vỏ trái đất có rất nhiều vết nứt khổng lô. Khi vỏ trái đất vận động, 
nham thạch nóng chảy trong lòng trái đất tràn ra khỏi các khe nứt ấu, đó chính là núi lửa dạng 
khe nứt thời xa xưa. Nham thạch chảy lan khắp mặt đất mênh mông như một tấm thảm, hình 
thành nên vô số cao nguyên. Sau khi hình thành các vùng cao do dung nham tạo ra, vỏ trái đất 


Trang 1.632/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại vận động, tiếp tục dồn dung nham ở dưới lòng trái đất tràn lên, lại tạo nên một vùng cao khác 
phía trên vùng cao ban đầu, cứ như vậy chồng lên từng tầng, từng tầng một, tạo ra địa hình 
dung nham hết sức kỳ quái. Sự thực là, ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quế Châu của Trung 
Quốc có vô số nơi địa hình tương tự như vậy, nhưng sau khi rời khỏi vùng Xuyên Tây, ởi tiếp về 
phía Tây nữa, thì rất ít phát hiện địa hình tương tự, cho tới khi băng qua Tâu Tạng, đi về phía 
Ấn Độ thì mới lại xuất hiện những bãi đất cao lớn do dung nham núi lửa hình thành. 


Sau khi giáo sư Phương Tân tham khảo ý kiến nhiều vị chuyên gia, cùng với kinh nghiệm của 
đội trưởng Hồ Dương, bọn họ đã đưa ra được một kết luận tổng thể. Đó chính là, sau khi hình 
thành nên địa hình đặc thù này, mấy chục triệu năm về trước, do các khối lục địa va chạm vào 
nhau, khiến dãy Himalaua và các mạch núi xung quanh gồ lên, dẫn đến những bãi đất cao do 
dung nham nóng chảy hình thành và địa hình xung quanh lại tiếp tục được nâng lên cao nữa, tạo 
thành đỉnh núi cao nhất thế giới của ngày nay. Đồng thời, hầu hết các vùng đất cao khác thì bị 
những khối lục địa dồn ép, vỡ toác ra, không tiếp tục chồng cao thêm được nữa. Nơi mà họ 
muốn tìm kiếm, hiển nhiên nằm ở trong kẽ hở giữa các khối đại lục, vẫn còn giữ được hình thái 
của mấy trăm triệu năm về trước. Vì nằm giữa các khối đại lục, vận động của vỏ trái đất ở đâu 
cực kù không ổn định, nên cho đến ngày nay, hiện tượng núi lửa phun trào vẫn có khả năng xảy 
ra. Các giáo đồ Bản giáo cổ đại nói, thánh địa Ngụy Ma Long Nhân, cứ mỗi một nghìn lẻ hai 
mươi tám năm lại tái sinh trong ngọn lửa, rất có thể chính là chỉ hiện tượng núi lửa phun trào. 
Còn con đường ởi tới Thánh địa, cũng chính là dòng sông U Minh mà họ vừa vượt qua, hoàn 
toàn là thông đạo dung nham hình thành khi núi lửa cổ đại phun trào, chứ không phải do dòng 
nước xâm thực tạo ra. 


Nhưng hiện nay lại có một vấn đề khác đặt ra trước mắt họ, nếu như nói ở đâu cứ mỗi một 
nghìn lẻ hai mươi tám năm lại xuất hiện một lần núi lửa phun trào quy mô lớn, vậy thì, hình thái 
đa dạng của sinh vật nơi đây làm cách nào có thể giữ gìn được một cách hoàn chỉnh như thế? 
Phải biết rằng, núi lửa phun trào có sức phá hoại khủng khiếp nhất trong tự nhiên, mỗi lần dung 
nham nóng chảy tràn lên, là động thực vật xung quanh sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Huống hồ ở 
trong môi trường gần như là khép kín này, đừng nói những thứ khác, chỉ riêng khí độc sản sinh 
ra lúc núi lửa phun trào hoặc thậm chí là không phun trào, cũng đủ để giết chết tất cả mọi sinh 
vật ở đây rồi. Nhưng sự thực là, chất lượng không khí bọn họ đo được lại tốt đến mức không thể 
nào tốt hơn, áng chừng những người chuyển đến sống ở đây, đều có thể tăng tuổi thọ thêm 
nhiều năm. Pháp sư Á La đoán rằng, đây có thể là núi lửa chết đã kết thúc sinh mệnh từ mấu 
trăm triệu năm trước, xét cho cùng thì trong các ghi chép bằng văn tự của người Tạng, gần như 
không phát hiện ra tư liệu gì nhắc đến việc núi lửa phun trào cả. Còn con số một nghìn lẻ hai 
mươi tám kia, rất có khả năng là một con số thần thánh đối với tín đỏ Bản giáo cổ đại, giống 
như người ngày nay thích số sáu với số tám vậy, còn chuyện tái sinh trong ngọn lửa, cũng hoàn 
toàn có thể lú giải theo phương diện ý nghĩa tinh thần trong tôn giáo. 


Đội trưởng Hồ Dương lại có quan điểm khác, anh cho rằng, nếu trong văn bản không ghi chép, 
thì có hai khả năng, một là đã từng xuất hiện, nhưng không có ai ghi chép lại; một khả năng nữa 
là chuyện này đã được ghi chép, nhưng văn bản đã bị thất lạc trong dòng sông lịch sử chảy cuồn 
cuộn không ngừng. Anh khẳng định chắc chắn rằng, mấy mạch núi lớn vắt ngang qua Tâu Tạng, 
bao gồm cả dãy Himalaya, đều nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, tần số xảy ra động 
đất ở đâu có thể nói là hết sức lớn. Thế nhưng trong lịch sử, những ghi chép về động đất có thể 
tìm được lại thực sự rất hiếm hoi, huống chỉ là chuyện núi lửa phun trào. 


Trang 1.633/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hai người mang quan điểm của mình ra trình bày với cả đội, lập tức làm nổ ra một cuộc tranh 
luận mới. Trương Lập, Nhạc Dương, và Triệu Trang Sinh đều giữ thái độ kiểu “chuyện gì cũng 
có thể xảy ra, ” ủng hộ đội trưởng Hồ Dương: Sean, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang thì phân 
tích một cách lý tính hơn nhiều, có điều họ cũng hơi nghiêng theo chiều hướng ủng hộ đội 
trưởng Hồ Dương. 


Trác Mộc Cường Ba lý giải rằng: nếu nơi này đúng là nằm trong khe hở giữa các khối lục địa, 
vậu thì vỏ trái đất ở đâu có lẽ mỏng hơn một chút, hoặc biết đâu vẫn còn tồn tại núi lửa dạng 
khe nứt từ thời viễn cổ, nham thạch nóng chảu không phun trào ra, mà giống như chiếc chậu 
đựng đầy nước dẻnh ra từng chút từng chút một, nếu không thì cũng có khả năng là núi lửa lặng, 
nham thạch nóng chảy nhẹ nhàng bắn tóe ra giống như nồi cháo đang sôi ùng ục chứ không 
phun trào lên dữ dội. Giống như núi lửa ở Hawaii cũng thường xuyên phun trào, nhưng chỗ đó 
vẫn là vùng du lịch nổi tiếng đấy thôi, dân cư xung quanh cũng sống vẫn rất thoải mái, lại còn 
chẳng hiếm những kẻ mạo hiểm đến tận miệng núi lửa chụp ảnh núi lửa phun trào nữa. 


Sean thì giải thích về tính đa dạng của sinh vật nơi đâu từ phương diện sinh vật học. Anh ta nói: 
“Mọi người đã quá coi thường khả năng thích ứng của sinh vật rồi đấy. Các nhà khoa học đã 
phát hiện ra một loài cá nhỏ ở gần khu vực núi lửa dưới đáy Thái Bình Dương, bọn chúng đã 
hoàn toàn phá vỡ nguyên lý protein sinh vật sẽ đông cứng lại ở nhiệt độ cao hơn năm sáu mươi 
độ của tự nhiên, sống trong tầng nước có nhiệt độ từ tám mươi đến chín mươi độ, nếu nhiệt độ 
nước xung quanh quá thấp, ngược lại chúng còn bị chết cóng nữa. Nếu nói núi lửa ở đây phun 
trào một cách chậm rãi ôn hòa, thì trong cả quãng thời gian dài đằng đẫng như thế, sinh vật ở 
nơi đây hoàn toàn có thể thích ứng với môi trường sống này, càng không cần phải nói đến loài 
người có trí tuệ làm gì nữa.” 


Ba Tang thì phân tích nguyên nhân khí độc núi lửa không gây ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh 
thái từ góc độ khí tượng. Anh ta giải thích: “Cái gọi là khí độc là chỉ trong dung nham núi lửa có 
chứa những vật chất không thích hợp cho quá trình sinh trưởng của động thực vật, song không 
phải tất cả các núi lửa đều có chứa những vật chất ấu, khí núi lửa ở đâu có thể không có độc 
tính; thêm nữa, nếu nói khí núi lửa có độc tính, vậy thì phải xem miệng núi lửa ở chỗ nào, nếu 
như ở trên tầng bình đài thứ ba kia, vậu thì khe nứt đưa ánh sáng xuống đây sẽ có vai trò cực kù 
then chốt đối với nơi nàu.” Ba Tang thường ngày rất kiệm lời, chẳng khi nào nói được mấu câu, 
chính bản thân cũng cảm thấy không biết chọn từ ra sao, nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai, gân xanh 
gồ lên nổi khắp trán của anh ta, cả bọn còn tưởng là anh ta lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ lúc 
những đồng đội trước đây của mình mất mạng. Cũng may là khi ấu Lữ Cánh Nam và Đường 
Mẫn đã tắm rửa xong xuôi quay lại. Hai cô cũng đã nghe mọi người trình bày ý kiến của mình, 
liền giúp Ba Tang bổ sung thêm mấy câu. 


Lữ Cánh Nam đưa ra hai giả thuyết: nếu nói rằng cả vùng Shangri-la là một không gian khép 
kín, thì ánh sáng trên cao kia chỉ có thể là kết quả va đập của các electron, nhưng các electron 
va đập không thể nào phát ra ánh sáng mạnh như thế được, vì vậy giả thuyết nàu không hợp lú. 
Tình huống thứ hai là, những khe bị mây mù dày đặc che phủ ấy liên thông với thế giới bên 
ngoài, như vậy, những tia sáng ấy không chỉ là do các điện tử va đập vào nhau sản sinh ra, mà 
còn có cả ánh mặt trời bên ngoài chiết xạ vào nữa. Nếu không gian đã liên thông, bầu không khí 
cũng tương thông, nếu các thiết bị họ mang đến không bị từ trường ảnh hưởng gây ra sai số quá 
lớn, tầng bình đài thứ ba đang ấn mình trong mây mù kia có lẽ cao khoảng trên sáu nghìn mét, 
phần đỉnh khe sẽ càng cao hơn, rất có khả năng chính là đỉnh núi tuyết bên ngoài. Mọi người 


Trang 1.634/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều biết, không khí trên đỉnh núi tuyết rất loãng, áp suất khí quyển cực thấp, gió rất mạnh, còn 
kết cấu không gian này lại khiến khí áp ở đây tương đối ổn định bất biến, sai biệt về khí áp giữa 
nơi này và thế giới bên ngoài, cộng với ảnh hưởng của gió mạnh trên đỉnh núi tuyết, sẽ làm 
không khí trên tầng bình đài bị mâu mù che phủ tuần hoàn lưu chuyển. 


Lữ Cánh Nam chuyển động hai ngón tay trỏ giải thích: “Bầu không khí trên tầng thứ ba lưu 
chuuển tuần hoàn sẽ dẫn theo bầu không khí bên trong Shangri-la này lưu chuyển tuần hoàn, 
giống như hai cái bánh răng vậu, bầu không khí ở tảng thứ nhất và thứ hai sẽ lưu chuyển ngược 
hướng với bầu không khí trên tầng thứ ba. Như vậy, dòng không khí bên trong không gian gần 
như kín mít này sẽ trở nên hoạt hóa, rõ ràng lại là một kỳ tích khác nữa của thiên nhiên vĩ đại. 
Chính vì thế, môi trường tự nhiên và bốn mùa ở đây tạo nên một thế giới hoàn toàn cách biệt 
với bên ngoài. ” 


Mẫn Mẫn hiểu ra đầu tiên, bèn giải thích một cách hình tượng hơn: “À, bầu không khí lưu 
chuuển ở đâu giống như lá phổi trong cơ thể người ấy, hút không khí trong lành từ thế giới bên 
ngoài kia vào, sau đó thông qua tuần hoàn, đấu khí thể độc hại ra ngoài, tầng bình đài thứ ba bị 
mâu mù che phủ kia, chính là nơi trao đổi khí.” 


Nhạc Dương lại vặn hỏi: “Vậy nếu đúng là do các electron va đập tạo ra ánh sáng mạnh như thế 
thì sao? ” 


Lữ Cánh Nam mỉm cười: “Vậy thì bầu trời ở Shangri-la sẽ tiếp tục sáng mãi, không có bóng 
đêm, mà trên thực tế, kết quả quan sát của chúng ta là...” Cô ngấng đầu lên, nói tiếp: “Sắc trời 
ở đây, đang dần dần tối đi.” 


Đội trưởng Hồ Dương giờ mới sực hiểu ra, mọi người đắm chìm trong không khí thảo luận vui 
vẻ, không ngờ đã quên béng cả mùi hôi thối nồng nặc trên cơ thể, tới khi Đường Mẫn và Lữ 
Cánh Nam đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lấy tay bịt mũi xua bọn họ mau ởi tắm rửa sạch sẽ, 
đám đàn ông mới nhớ ra, liền cười đùa nhảy xuống nước. 


Thức ăn khó nuốt 


Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mọi người cảm thấy kỳ thực mức độ nguụ hiểm của loài sinh vật đó 
với cơ thể người vẫn là rất thấp. Chất dính đó không phải cường toan, cũng không phải chất 
kiểm mạnh, không có độc tính với cơ thể hay gây ra dị ứng, chỉ là bộ dạng chúng quá kinh tởm, 
ngoài ra còn mùi tanh thối nồng nặc khiến người ta không thể chịu đựng được mà thôi. Giờ đây 
khi đứng dưới vách đá hình bàn chân người khổng lồ, sắc trời dân tối, họ lại phải đối mặt với 
một vấn đề khó khăn khác, cắm trại ở đâu bây giờ? Ngay dưới “bàn chân” khổng lồ ấu chăng, 
bốn bề ẩm ướt rườn rượt, đen ngòm, gió âm thổi từng trận từng trận, thêm nữa họ cũng vừa mới 
thoát ra khỏi vòng vây của bọn sâu Hiallucigenia quái đản và trùng biến hình, cảm giác cũng 
không được chắc chắn cho lắm; leo lên trên vách đá qua đêm chăng, ai biết được trên đó là gì, 
cả một vùng trống trải mênh mông, nếu gặp phải bọn chim khổng lồ kia hay thứ gì đấy khác, 
vậy thì coi như là mất ngủ cả đêm rồi. Mà bọn họ lúc này lại hết sức cần được nghỉ ngơi, đã hơn 
năm ngày nay không ai được chợp mắt chút nào rồi, giờ toàn bộ đều nhờ vào cảm giác hưng 
phấn khi mới đặt chân đến Shangri-la cùng sự kích thích của lũ quái thú mới hiên trì giữ được 
tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa, leo lên vách đá còn một điểm khó khăn nữa, đó chính là ba mặt của 
tảng đá khổng lồ này đều nghiêng vát vào bên trong, ngoài việc cần sử dụng công cụ ra, còn 
phải có thể lực rất tốt mới leo lên được. Chẳng những vậy, họ còn phải đeo theo một Vương 


Trang 1.635/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hựu đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, càng làm cho việc leo núi khó khăn bội phần. Chút năng 
lượng họ có được do ăn mấy con cá nhỏ trên biển đã tiêu hao sạch từ lúc chạy trốn rồi, giờ mà 
không ăn thêm gì nữa, sợ rằng sẽ chẳng có ai leo lên được mất. 


Trong môi trường hoàn toàn xa lạ nàu, Trác Mộc Cường Ba cũng không đưa ra được chủ ý nào, 
gã bèn tỏ ra hết sức dân chủ để mọi người cùng thảo luận. Sau một hồi bàn bạc, với sáu phiếu 
thuận ba phiếu chống và một người bỏ quyền nêu ý kiến, cả bọn quyết định hạ trại bên dưới 
vách đá, nghĩ cách kiếm chút gì ăn được, rồi sáng sớm mai sẽ leo lên tảng đá khổng lồ. 


Thương lượng xong, tìm kiếm thức ăn và dựng trại trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Cuối 
cùng, công việc được phân công như sau: ba người Trương Lập, Ba Tang, Sean lấu đầm nước 
sạch làm trung tâm, tìm kiếm thức ăn trong vòng bán kính một trăm mét, những người khác phụ 
trách dựng lều trại. 


Lần này họ dựng trại giữa lưng chừng vách đá. Cách dựng trại nàu khá giống với nhà câu mà bọn 
Trác Mộc Cường Ba đã có lần dựng trong rừng rậm: trước tiên, dùng khoan khoét lỗ cách mặt 
đất khoảng chục mét, đóng vít nở và ống thép cố định, kế đó bắt đầu ghép các thanh ngang 
trên ống thép, sau khi phần giá đỡ phía dưới giống kiểu sạn đạo được ghép xong, thì lấu đó làm 
nền, phủ lên trên một tấm màng hai lớp ở giữa đệm không khí, vậy là xong xuôi, nhìn từ xa 
trông cứ như là quan tài treo của người dân tộc Bặc. Từng gian trại nối liền với nhau, cuối cùng 
nhìn như thể một đoàn xe lửa treo lơ lửng trên vách đá dựng ngược. Lêu trại kiểu này có thể 
phòng ngừa độ ẩm phía dưới mặt đất quá cao, đồng thời cũng đề phòng bọn sâu Hallucigenia và 
các loài khác đột ngột tấn công, tránh gió tránh mưa, lại càng không phải nghĩ đến hiểm họa đá 
lở phía trên, đặc biệt thích hợp khi dựng bên dưới vách đá dạng nghiêng chéo vào bên trong 
như thế nàu. 


Lêu trại dựng xong xuôi không bao lâu, bọn Trương Lập cũng trở vẻ, chỉ có điều... lại kéo theo 
một con sâu Hallucigenia dị hợm! 


Mấy cái gai nhọn trên lưng con vật không xương dài một mét rưỡi trông như sợi gân bò màu đen 
vẫn còn run nhẹ, rõ ràng là nó vẫn chưa chết hắn. Đội trưởng Hồ Dương chỉ tay vào con sâu 
quái đản hỏi: “Các cậu... sao các cậu lại mang cái con này về? Định làm gì đây? ” “Bữa tối.” 
Trương Lập thốt ra câu trả lời mà cả bọn đều không muốn nghe nhất. 


Triệu Trang Sinh nhảy dựng lên: “Bảo tôi ăn cái thứ này á? Thế thì thà ăn cứt còn hơn.” 
Ba Tang ném bịch con sâu mềm nhũn xuống đất, nói: “Chỉ có cái nàu, không ăn thì thôi.” 


Sean xòe tay ra nói: “Cả một vùng đầm lầu xung quanh đây toàn loại sâu nàu, tôi nghĩ là có thể 
ăn được.” 


Nhạc Dương nói: “Chẳng lẽ... chẳng lẽ không có sinh vật nào khác à? Thực vật cũng được! ” 


Trương Lập cười gian xảo: “Có đấy, lẽ nào, cậu muốn chúng tôi mang hai bãi đờm đặc về nếm 
HiỮ2 ” 


“Oe.” Nhạc Dương vừa nghe thấu từ đó, đã không nhịn nổi bắt đầu nôn khan. 


Sean giải thích: “Thực ra, đây là một dạng sống rất k quái. Hình thái đờm đặc chắc là ấu trùng 
của lũ sâu Hallucigenia, hoặc là một dạng biến đổi chưa hoàn chỉnh; còn bọn tổ tiên kỳ nhông 


Trang 1.636/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kỳ đà mà chúng ta thấu lúc nãy, ban ngày sống trong đầm lầy, hắn là cũng ăn thứ sinh vật có 
dạng đờm nhầy đó; còn bọn sâu Hallucigenia, để bảo đảm có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, đã 
tiến hóa ra khả năng leo câu, khi sinh sôi thì phun ấu trùng ra như khạc đờm, lợi dụng chân giả 
biến hình và thân thể nhẹ nhàng để leo lên câu, tiếp tục sinh trưởng, khi thể trọng lớn hơn lực 
hút tự thân, chúng sẽ bau xuống như lá rụng, tiếp tục phát triển bên dưới đảm lây. Mùi hôi thối 
đặc biệt chắc cũng là một biện pháp để bảo vệ lũ ấu trùng. Dựa trên số lượng cụ kụ loài kù 
nhông mà chúng ta thấy lúc đầu, tôi e rằng cả vùng đầm lầy quanh đây chỉ có mỗi loại sâu nàu 
thôi, nếu ấu trùng của chúng đã không gây tổn thương đến cơ thể chúng ta, hơn nữa bọn kỳ 
nhông còn ăn được, tôi đoán loài động vật nhuyễn thể này có thể ăn được. Chúng ta tiến hành 
phân tích sinh hóa qua một chút, sau đó, sau đó ăn thử xem sao.” 


Triệu Trang Sinh quvết liệt lắc đầu: “Không, tôi không ăn, tôi kiên quyết không ăn.” 


Trương Lập vỗ vỗ vai, an ủi anh ta: “Thực ra cũng không đáng sợ vậy đâu, chẳng qua là hình 
dạng nó hơi quái dị một chút thôi mà, biết đâu thịt lại ngon thì sao. Cậu nhắm tịt mắt vào, tưởng 
tượng đó là con sò hay con ốc là được mà.” 


Cả bọn ngồi quây lại, người nàu nhìn người kia, cuối cùng mọi người mới ý thức được, tại sao 
người ta thường hay nói, người đầu tiên ăn cua cần dũng khí lớn tới nhường nào. Họ cứ nhìn 
con vật quái đản ấy, là liền nghĩ tới thứ đờm đặc xanh xanh vàng vàng, chính con vật này đã 
phun cái thứ đờm kinh tởm ấy ra, liệu họ có ăn được nó không? 


Trương Lập đột nhiên đưa tay về phía Nhạc Dương, nói: “Mời.” Nhạc Dương cũng đầy ngược 
tay lại: “Mời anh.” 


Trương Lập lắc đầu lia lịa, tiếp tục đưa tay về phía Nhạc Dương: “Không, không, mời cậu xơi 
trước. ” 


“Không, không, không, mời anh xơi trước chứ. ” 
'“ “Tôi mời cậu trước mà. ” 
“Thôi tôi cứ mời anh xơi trước. ” 


“Hai cậu làm trò gì đấy, chơi ám hiệu hải ” Vừa nghe đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, hai người 
liền không mời đi mời lại nữa. 


Một lúc sau, Nhạc Dương nói với Triệu Trang Sinh: “Còm à, cậu đã đói lắm rồi còn gì, còn như 
chúng tôi, lúc nãy lót dạ đầu một bụng cá rồi, cậu nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đấy.” 


Triệu Trang Sinh hằn học trừng mắt lên nhìn Nhạc Dương, nghiến răng kèn kẹt, quyết không 
chịu há miệng ra. 


Ba Tang “hừ” một tiếng nhốm người dậy, mắt nhìn trừng trừng vào con sâu quái dị, bàn tay nắm 
chặt cán dao, mọi người đều tưởng anh ta sắp ra tay, không ngờ Ba Tang chỉ nằm một cái, rồi 
lại chảm chậm buông lỏng bàn tay ra, ngồi xếp bằng trở xuống như lão tăng nhập định. 


Sean hết nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, như thể đang tìm muỗi trên không trung, chỉ là 
không liếc mắt nhìn khối thịt ấy đến một lần; Mẫn Mẫn cũng không dám nhìn con sâu cỡ bự đó; 
pháp sư Á La thì đã nói từ trước chỉ cần uống nước vẫn có thể du trì sinh mạng, thức ăn quý giá 


Trang 1.637/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như vậu, để lại cho mọi người hưởng dụng thì tốt hơn. 


“Soạt! ”, một luồng sáng lạnh lóe lên, Trác Mộc Cường Ba hết sức nhanh nhẹn vung dao cắt 
một miếng thịt, cắm lên đầu mũi dao mà nó vẫn ngúc ngoa ngúc ngoắc như con cá sống. Sean 
bảo đấy là hiện tượng chết chậm của động vật cấp thấp. Có những dạng sống cứ mỗi phân da 
lại có một hệ thần kinh dạng xoắn vòng độc lập, cho dù cắt la khỏi cơ thể, vẫn có thể hoạt 
động như thường. Nhìn vật thể màu đen dạng keo đông vẫn nhúc nhích, Trác Mộc Cường Ba 
nghiến răng nói: “Sợ cái gì, kinh tởm cách mấy thì cũng là hụdrocacbonat thôi, chúng ta nướng 
lên ăn xem nào.” 


Vật thể dạng keo ấy đã được nướng cháy khét, mùi hương lan tỏa khiến ai nấu nước dãi ròng 
ròng, trống bụng đánh liên hồi, nhưng đều chỉ nhìn chằm chằm vào tay Trác Mộc Cường Ba. Gã 
chưa cho miếng thịt đó vào miệng, mọi người đều không hề tỏ ra có ý muốn ăn. 


Đây cũng là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba ăn trước ánh nhìn chăm chú của nhiều người đến 
thế, vừa nãy là dũng khí nhất thời, giờ muốn tiếp tục cũng hơi khó khăn, nhưng gã cũng hiểu, 
mình không động vào, những người khác cũng không dám làm gì. Chỉ thấy miếng thịt trên đầu 
mũi dao cách miệng mỗi lúc một gần, cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng đưa miếng thịt vào 
miệng, khẽ khép hai hàm răng lại như người cắn móng tay, dứt ra một chút xíu, đoạn lấy đầu 
lưỡi ấn xuống chảm chậm nhai, những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt gã, Mẫn 
Mẫn đặt tay lên bao dụng cụ v tế, sẵn sàng nhao đến cấp cứu bất cứ lúc nào, còn thanh đao của 
Ba Tang thì đã rút ra một nửa, nếu Trác Mộc Cường Ba có gì khác lạ, anh ta sẽ vung đao cắt 
luôn lưỡi gã. 


Chỉ thấy đầu lưỡi Trác Mộc Cường Ba lè ra liếm một vòng quanh môi, miệng nhai nhồm nhoàm, 
hai hàng lông mày nhúu lại, kế đó lại đưa miếng thịt trên mũi dao vào miệng, vừa nhai vừa nhíu 
mày, như thể là khó nuốt lắm, khiến cả bọn vừa kinh vừa sợ. Một lúc sau, Trác Mộc Cường Ba 
lại lấy con dao cắt thêm một miếng thịt nữa trên thân con sâu dị hợm, đưa lên trên ngọn lửa 
nướng, nhưng lông mày gã càng lúc càng nhíu chặt lại. Mọi người đều chẳng hiểu gì. Cuối cùng, 
Nhạc Dương mới không nhịn nổi cất tiếng hỏi: “Cường Ba thiếu gia, thế nào rồi? Anh nói gì đi 
chứ? ” 


“Cậu nói xem? ” Hàng lông mày nhíu chặt của Trác Mộc Cường Ba từ từ dãn ra, khóe miệng nở 
một nụ cười gian giảo. 


“Ăn được.” Cả bọn giờ mới biết mình mắc bẫu, đã có người dẫn đầu, nỗi sợ của những người 
còn lại đương nhiên cũng bớt đi nhiều, một vài người cuối cùng vẫn e ngại thấy những người 
khác đều ăn nhồm nhoàm ngon lành, rốt cuộc cũng gia nhập vào cuộc chiến giành thức ăn. Thứ 
thịt đó vào miệng mát rượi, nhai rất có vị, lớp bên ngoài nhai đã như thịt bò rán, tầng bên trong 
thì mềm tuột như môi cá, huống hồ bọn Trác Mộc Cường Ba còn đang ở trong trạng thái đói 
khát, sâu quái dị Hallucigenia chỉ trong chớp mắt đã biến thành đại từ thay thế cho những món 
ăn ngon lành trên đời. 


Sau khi ăn no, trước khi mọi người đi ngủ, Đường Mẫn phát hiện ra: Vương Hựu đã tỉnh. 


Sức khỏe Vương Hựu cực kỳ yếu, vẫn chưa thể mở mắt ra được, Đường Mẫn đút cho anh ta một 
chút nước, nhưng anh ta lắc đầu tỏ ý không cần, chỉ muốn nói chuyện với Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba đến bên cạnh Vương Hựu, khẽ nói: “Anh tỉnh rồi.” 


Trang 1.638/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vương Hựu muốn ngồi dậy, Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Đừng cử động, anh vẫn chưa ăn gì, 
tuy rằng anh luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng cơ thể anh đích xác là đã tuyệt thực năm ngày nau 
rồi, chúng tôi sẽ mang cho anh chút thức ăn ngay đây.” 


Vương Hựu lắc đầu: “Không... không cần đâu. Cường Ba à, chúng ta... chúng ta, còn bao lâu 
nữa mới đến Shangri-la? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Chúng ta, đã đến Shangri-la rồi, chỗ anh đang nằm đây, chính là vách 
đá ở Shangri-la. ” 


“Hải ” Vương Hựu thở gấp, rõ ràng là đã dùng rất nhiều sức, định trở dậy. Anh ta kinh hoảng 
thốt lên: “Đây, đây là vách đá, tại sao? Tại sao tôi chẳng thấu gì hết cả thế? Chúng ta đến 
Shangri-la thật rồi sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đúng thế, chỉ là, trời đã tối rồi, chúng tôi sợ mắt anh không chịu được 
kích thích, nên không bật đèn lên đấy thôi, anh đợi một chút.” Nói đoạn, Trác Mộc Cường Ba 
điều chỉnh cho ngọn đèn trên đầu sáng lên một chút, để Vương Hựu nhìn rõ căn lều anh ta đang 
nằm, nhìn rõ vách đá đỏ của Shangri-la bên cạnh. 

Vương Hựu chỉ lên nóc lều trên đầu: “Tôi muốn, nhìn phía bên ngoài... ” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Không được, ban đêm ở Shangri-la là một vùng tối đen như mực, nếu 
có ánh sáng, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. Sáng sớm mai, sáng sớm mai là có thể 
nhìn rõ mọi thứ rồi.” 

Vương Hựu lắc đầu nói: “Có lẽ... có lẽ tôi không cầm cự được đến sáng ngày mai đâu, tôi muốn 
xem ngay bây giờ.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng nói bậy, sức khỏe anh chỉ tạm thời hư nhược vậy thôi, còn nhớ 


lúc ở trong địa cung Mawa không? Một mình anh còn cầm cự được đấy thôi, sáng sớm mai là anh 
có thể tận mắt nhìn thấy toàn cảnh Shangri-la rồi, đúng là một nơi tiên cảnh đẹp đẽ vô cùng.” 


Vương Hựu lắc đầu thở dài: “Xin lỗi, có một chuyện, tôi vẫn luôn giấu anh...” 


Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: “Giờ không cần nói gì hết, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, có gì để 
sau khi tỉnh thần anh hồi phục lại...” 


Vương Hựu lại ngắt lời gã: “Không... nhất định phải nói, Cường Ba à, tôi đã gạt anh.” 
“Hả? bà) 


Vương Hựu cười gượng: “Không phải anh rất lấu làm lạ tại sao tôi phải đặt ra kỳ hạn sáu tháng 
ư? Tôi nói cho anh biết đâu, thực ra tôi đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u phình đa động 
mạch não... ” 


“Cái... cái gì? ” Trác Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên. 


Vương Hựu cười cười, nói: “Đó là một thứ được gọi là quả bom trong não, bình thường thì 
không khác gì người khỏe mạnh cả, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích thích dẫn đến vỡ 
động mạch não, nhẹ thì nằm liệt giường thành người thực vật, nặng thì toi mạng. Tình trạng như 
tôi lúc này, tỉ lệ tử vong trong vòng bốn mươi tám tiếng là chín mươi tám phần trăm.” Vương 


Trang 1.639/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hựu chỉ tau vào đầu mình, nói tiếp: “Tôi chỉ là một kẻ chờ chết, chẳng những vậy, động mạch 
não của tôi đã bị nó xâm lấn gần hết rồi, nó mỗi lúc một phình to hơn, khi ấy bác sĩ nói với tôi, 
cùng lắm tôi cũng chỉ sống được sáu tháng nữa thôi. Giờ thì anh đã hiểu chưa, Cường Ba. Bởi vì 
tôi muốn, trước khi chết, có thể trông thấy Shangri-la trong truyền thuyết...” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Sao anh không ở lại bệnh viện phẫu thuật? Anh...” 


Vương Hựu lắc đầu: “Vô dụng thôi, không phải tôi vừa nói với anh rồi sao, là chứng u phình đa 
động mạch não, bác sĩ cho tôi xem ảnh chụp CT và cộng hưởng từ rồi, ba phần tư thành mạch 
máu trong não tôi đã trở nên mỏng hơn, mỗi nhánh động mạch đều hình thành một khối u 
phình ra, với kỹ thuật y học ngày nay, căn bản không thể phẫu thuật được, chỉ có thể nhìn 
chúng ngày ngày lớn dân lên, rồi cuối cùng vỡ tung ra mà thôi. Bây giờ, anh có thể mở lều, cho 
tôi nhìn bầu trời đêm của Shangri-la một chút được không? ” 


Thấy Trác Mộc Cường Ba ngần ngừ, Vương Hựu lại nói: “Coi như là lời khẩn cầu của một kẻ 
đang hấp hối cũng không được sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Được rồi, nhưng tôi phải tắt đèn đi, có lẽ anh sẽ thất vọng đấy.” 


Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường Ba nói: “Mở ra rồi, anh nghe thấy chưa, đó là tiếng thác 
nước. ˆ 


Vương Hựu lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Mở ra thật rồi à? Sao tôi chẳng thấu gì hết vậy? À, tôi cảm 
nhận được rồi, có gió, đây đúng là bầu trời đêm của Shangri-la sao? Chẳng có chút ánh sáng nào 
vậy? kj 


Không có bất cứ thứ gì trong tưởng tượng của Vương Hựu, không có sao, không có trăng, không 
có những cặp mắt lóe lên của lũ chim đêm, nơi đây hoàn toàn chẳng khác gì thế giới dưới biển 
ngầm, một màn đêm tuyệt đối, bầu trời đêm của Shangri-la không ngờ cũng chỉ là một màn đêm 
tuyệt đối! ” 


Trác Mộc Cường Ba thở dài nói: “Đúng vậy, bầu trời đêm ở Shangri-la là một màn đêm tuyệt 
đối, sáng sớm ngày mai, anh mới có thể thấy được toàn cảnh của vùng đất này. Vì vậy, giờ tốt 
nhất là anh nên ăn một chút gì đó thì hơn.” 


Ta còn đứng là ta còn tồn tại 


Vương Hựu không ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhấp một chút nước rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Sắp 
xếp cho Vương Hựu xong xuôi đâu đó, Đường Mẫn nói: “Sức khỏe anh ấy yếu quá, em lo lắng 
lắm, sợ rằng anh ấu không cầm cự nổi đến ngày mai mất.” 


Nhạc Dương nói: “Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao? ” 


Đường Mẫn nói: “Nói theo ngôn ngữ của y học, thì công năng của nhiều cơ quan trong cơ thể 
anh ấy đã suy kiệt. Đây là quá trình không thể nào nghịch chuyển được, giống như con người 
đến rốt cuộc rồi cũng phải già đi, các bộ phận trên cơ thể đều dẫn dần suy vếu, cuối cùng thì 
không thể làm việc bình thường được nữa. Hiện giờ anh ấy đang bước đến điểm tận cùng của 
cuộc sống rồi. Có điều, những bệnh nhân thời kỳ cuối như anh ấy, thông thường đều có chuẩn 
bị thuốc riêng.” 


Trang 1.640/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Chúng tôi đã kiểm tra thứ vitamin ấu của anh ta, đó là một loại thuốc có tác dụng giảm đau cực 
mạnh, nhưng cũng rất dễ gâu nghiện. Có điều, giờ không thấu đâu nữa, chắc hẳn là đánh rơi 
mất trên đường rồi.” Lữ Cánh Nam nói. 


Đường Mẫn nói: “Chậc, u phình đa động mạch não có thể đè lên các tổ chức trong não, cảm 
giác đau đớn ấy, nghe nói giống như bộ não bị trực tiếp kích điện vậy, chỉ lên cơn nhẹ thôi đã 
khiến cơ thể bị co giật dữ dội rồi, thuốc của chúng ta chẳng có tác dụng gì với loại bệnh nàu cả.” 


Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ vai mọi người nói: “Ngủ đi, sáng sớm mai tỉnh dậy, chúng ta leo lên 
vách núi, nhất định phải để anh ấu nhìn thấy bầu trời Shangri-la.” 


Ngày hôm sau, khi bầu trời ngoằn ngoèo như con rắn ấy vừa hửng lên, cả bọn đã bắt đầu hành 
động. Kiểu vách đá hình tam giác ngược này là khó leo lên nhất, gần như hoàn toàn phải dùng 
ngón tay bám chặt vào những chỗ gồ lên, căn bản không có nơi nào để đặt chân, nhưng đối với 
những người này thì như thế cũng chẳng đáng vào đâu. Nhạc Dương chỉ mất nửa tiếng đồng hồ 
đã có thể leo lên trước tiên, những người phía sau cũng theo đó bám dây thừng leo lên, sau đó 
dùng ròng rọc ghép lại thành một cáng nâng, chuẩn bị đưa Vương Hựu lên. 


Lúc nàu, hơi thở Vương Hựu đã chỉ còn thoi thóp, sắc da tái nhợt, gương mặt tiều tụy khô héo, 
hốc mắt trũng sâu, thể hiện rõ ràng là anh ta đã đốt cháy nốt phần sinh mạng cuối cùng của 
mình. Trác Mộc Cường Ba nhìn người đàn ông ấu, anh ta đã từng sở hữu gia tài hàng trăm vạn, 
từng hô phong hoán vũ trên thương trường. Chính người đàn ông ấy, đã muốn liều mạng đến 
tận hơi thở để xem Shangri-la rốt cuộc là một nơi như thế nào. Gã từng nói: “Anh ta cũng giống 
mình thôi.” Thế nhưng, con người trước mắt gã đâu giờ đã như một lão già lọm khom, hình 
dung tiểu tụy. Để được tận mắt nhìn thấy Shangri-la một lần, anh ta đã buông bỏ tất cả, kể kả 
linh hồn, kể cả tính mạng của chính mình. 


“Này, nhìn thấy Shangri-la chưa? Chúng tôi sẽ kéo anh lên ngay đây, anh cố gắng cầm cự thêm 
chút nữa, là có thể thấy được toàn bộ diện mạo của Shangri-la rồi.” Trác Mộc Cường Ba nói với 
Vương Hựu. 


Đôi mắt hõm sâu của Vương Hựu khẽ chuyển động bên trong hốc mắt, cặp môi khô khốc mấp 
máu lộ ra hàm răng khấp khểnh, anh ta thốt lên: “Cây cối ở đây to quá.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Chuẩn bị xong chưa? Họ kéo anh lên rồi đấu.” Gã vung tay, những 
người bên trên bắt đầu kéo dâu thừng. Trác Mộc Cường Ba thảm khấn nguyện: “Ông trời, xin 
hãy cho anh ta thêm một chút thời gian, một phút thôi cũng được.” Gã ngước nhìn bầu trời ráng 
mây rực rỡ trôi nổi, sau đó lại nhìn về phía khu rừng khổng lồ và hướng lúc họ tới đâu, sau đó 
cũng bám vào dây thừng leo lên. 


Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba leo lên được lên bàn chân khổng lỏ, liền phát hiện đám Trương 
Lập, Nhạc Dương đã đi thăm dò tình hình phía trước. Vương Hựu nằm giữa, Đường Mẫn và Lữ 
Cánh Nam ngồi bên cạnh. Thấy Trác Mộc Cường Ba leo lên tới nơi, Đường Mẫn ủ rũ ngước 
nhìn gã một cái, chán nản lắc lắc đầu, tỏ ý Vương Hựu tắt thở trong lúc được đưa lên, đã không 
còn cách nào để xoay chuyển. Sean lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết có phải đang thảm 
thương tiếc cho người bạn cùng đi phượt ngày xưa này hay không. 


Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, cơn phẫn nộ tắc nghẹn trong lồng ngực. Gã phẫn nộ với 
ông trời, tại sao, tại sao lại keo kiệt như vậy, chỉ có một phút thôi mà cũng không chịu ban cho 


Trang 1.641/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


con người cế chấp ấy. Gã ngửa mặt lên trời, ráng mây xanh lam lướt qua phía chân trời tựa như 
nàng thiếu nữ đang vung dải lụa nhẹ màu xanh lên múa lượn; một con chim chẳng rõ tên dang 
rộng sải cánh lướt qua làn mây ngũ sắc; khu rừng nguyên sinh dưới chân trải ra một màn xanh 
ngút mắt dưới bầu trời Shangri-la, toát lên một sức sống bừng bừng mạnh mẽ; xa xa hơn nữa có 
thể nhìn thấy biển lớn mênh mông, sóng nước cuồn cuộn; phía trên là mấy thác nước, như thể 
chiếc bình bạc trong tau nàng tiên nữ bị đánh đổ, quùnh tương ngọc dịch chốn thiên giới chảu 
xuống nhân gian. Đứng dưới vách đá đỏ khổng lồ, toàn bộ vẻ đẹp của Shangri-la hiển hiện trước 
mắt. Tất cả hài hòa êm ái xiết bao, mỹ diệu nhường nào, tất cả mọi thứ, ngoại trừ cỗ thi thể đó, 
thân thể hao gầy, gương mặt vặn vẹo, con người khát vọng được nhìn thấu Shangri-la nhất, vậy 
mà giờ đây anh ta chỉ còn là một cái xác băng lạnh. Trong lòng Trác Mộc Cường Ba bừng lên 
một ngọn lửa, song gã cũng không biết mình nên phát tiết nỗi phẫn nộ ấy với ai nữa. Từ lúc tiến 
vào U Minh hà, tất cả đều không ổn, những người bên cạnh gã đang lần lượt chết đi, còn bản 
thân gã lại không thể nào giữ họ ở lại được, rốt cuộc là tại sao? Gã cảm thấy mình thật vô dụng, 
thật không xứng với vị trí đội trưởng nàu. 


“Này, Vương Hựu, đến rồi. Mở mắt ra, nhìn đi, đây chính là Shangri-la, là nơi mà anh mong mỏi 
được đến nhất trong đời đấy. Mở mắt ra đi! ” Trác Mộc Cường Ba bước đến bên cạnh Vương 
Hựu, gầm lên giận dữ. 


Tiếng hét bất ngờ của gã khiến Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam giật thót mình. Đường Mẫn không 
biết tại sao Trác Mộc Cường Ba lại đột nhiên nổi giận, cô vội ngăn gã lại: “Anh Cường Ba, anh 
ấu chết rồi! Anh ấy đã chết rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba nhấc cổ Vương Hựu lên, lớn tiếng hét: “Anh dùng tấm gương ấy, ép tôi 
phải chấp nhận thời hạn sáu tháng! Tôi đã đưa anh đến Shangri-la rồi đâu này! Anh đứng dậy 
cho tôi, mở mắt ra nhìn đi! ” 


Lữ Cánh Nam điểm đạm nói: “Cường Ba, anh ấu đang cười đấy.” 


Động tác của Trác Mộc Cường Ba sững lại trên không trung. Đúng vậy, trên gương mặt suy kiệt 
của Vương Hựu, không ngờ lại hé ra một nụ cười tàn khốc. Anh ta đang cười, phải chăng trước 
lúc lâm chung, khi vẫn đang ở lưng chừng không, anh ta đã nhìn thấy Shangri-la trong lòng mình 
rồi mới nhắm mắt? Trác Mộc Cường Ba cũng thấy được an ủi phần nào, buông lỏng cổ áo 
Vương Hựu ra, đứng thẳng người dậu, rồi chăm chú nhìn mảnh đất địa ngục đẹp tuyệt trần nàu 
thêm một lần nữa. 


Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba buông Vương Hựu ra, Đường Mẫn đột nhiên kêu lên: “Mọi 
người... mọi người xem, miệng anh ấu! Trong miệng anh ấy có gì kìal ” Cô đưa tay bụm lấy 
miệng mình. 


Trác Mộc Cường Ba định thần nhìn lại, thấy trong miệng Vương Hựu, nơi vốn phải là chiếc lưỡi, 
bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó lông lá bờm xờm, giống như một lớp rêu đỏ phủ lên mặt lưỡi. 
Quan sát kỹ hơn, đó là những sợi tơ đỏ trông còn to hơn sợi tóc, hình như là bên trong rỗng, 
như thể trên mặt lưỡi mọc ra một bó mạch máu xoắn lại với nhau, vì Vương Hựu đã chết, sắc đỏ 
ấy cũng dần dần nhạt đi bớt. 


Đường Mẫn nói: “Cả ngày hôm qua em cũng không phát hiện ra thứ này. Chúng... chúng... 
phải đến đêm qua mới mọc ra.” 


Trang 1.642/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean lấu làm tò mò đút tau vào miệng Vương Hựu, nhón lấy một sợi tơ đỏ ấy, chuẩn bị giật 
xuống, chẳng ngờ vừa mới chạm nhẹ một cái, cả đám tơ đỏ đột nhiên cọ quậy một cách bất an, 
như thể là vật sống, chuẩn bị đâm vào ngón tay Sean, làm anh ta giật thót mình, vội vàng rụt vẻ, 
đầu ngón taw đã ri rỉ máu, nhưng thứ kỳ dị như mạch máu kia cũng đã mất màu đỏ tươi, không 
còn nhúc nhích gì nữa. 


Lữ Cánh Nam nghi hoặc thắc mắc: “Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? ” 


Tim Sean đập loạn nhịp lên: “Cổ độc, chúng ta thật ngu xuẩn, đây là cổ độc! Sao anh ta lại 
trúng phải thứ này nhỉ? Trúng từ lúc nào? Có phải là sau khi gia nhập vào nhóm chúng ta 
không? Hay là từ trước đó rồi? ” 


Trác Mộc Cường Ba còn chưa tìm ra đáp án, phía đằng xa đã vang lên tiếng gọi: “Cường Ba 
thiếu gia, mau qua đây xeml Ở đây! ” Phía đó, Nhạc Dương, Trương Lập đang vung vầy tay hét 
lớn. 


Trác Mộc Cường Ba chạy tới, vừa chạy vừa hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Dương? ” 


Nhạc Dương lớn tiếng đáp: “Là công trình nhân tạo! Đúng là công trình nhân tạo thật rồi! ” Anh 
chàng đang đứng cạnh một đống đá, bộ dạng trông kích động hết sức. 


Trác Mộc Cường Ba thầm giật mình, gã cũng không ngờ đến, vốn là chỉ thấu hơi hơi giống, gã 
bèn thuận miệng nói bừa, không ngờ lại là sự thật. Nếu hôm qua mà nhìn rõ, có khi cả bọn đã 
bò cả đêm lên trên này rồi cũng không chừng. 


Đến gần, chỉ thấy đó là những đống đá vụn, nhỏ thì như mô đất, lớn thì như tháp cao, trải dài ra 
tít tắp, không thấy điểm tận cùng. Trên cái mu bàn chân khổng lồ này, không biết có bao nhiêu 
đống đá vụn như thế. Càng đến gần, Trác Mộc Cường Ba càng cảm thấy, nơi này giống như 
một bãi đá rối loạn, gã cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác ấu. 


Đến gần hơn, chỉ thấy những viên đá vụn ấy đều có màu nâu đỏ, rõ ràng là được lấy ngay tại 
chỗ, hình dáng thì muôn hình vạn trạng, nhưng có một điểm rất quan trọng, trên bề mặt của vô 
số viên đá đều có một tầng muội than màu đen, rõ ràng chính là dấu vết đã từng bị thiêu đốt. 


Trác Mộc Cường Ba còn chưa đến nơi, Nhạc Dương đã giơ cao một viên đá vụn, hướng về phía 
gã nói: “Bên trên có chữ! ” 


Trác Mộc Cường Ba càng thêm kinh ngạc, vội chạy đến hỏi: “Có nhận ra được không? Trên đó 
viết gì? ” 


Trương Lập đứng bên cạnh nói: “Đương nhiên là tiếng Tạng cổ. 'Ta, không... ta có, không tồn 
tại, viết cái gì vậu nhỉ? ” Trác Mộc Cường Ba đón lấy viên đá, quan sát thật kỹ, chỉ thấy trên 
tảng đá màu đỏ ấy được dùng đao khắc những hàng chữ Tạng cổ xiêu vẹo, giống như thơ cổ 
Trung Quốc, tổng cộng có bốn hàng dọc. Giải nghĩa theo mặt chữ, thì toàn là những câu kệ quái 
dị kiểu chân ngã vô ngã gì đó, càng đọc càng thấy khó hiểu, chỉ biết bốn chữ đầu tiên của mỗi 
hàng dọc đều là `tôï. Một vài chữ đã trở nên mờ nhạt không rõ, xem ra những viên đá này được 
đặt ở đâu cũng đã rất nhiều năm rồi. Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm hỏi: “Đây là gì vậy nhỉ? ” 


Nhạc Dương nói: “Viên đá nào cũng có, đều như thế này cả, hoàn toàn giống hệt nhau.” 


Trang 1.643/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La bước ra từ giữa các đống đá, nghiêm giọng nói: “Là gò Mã Ni.” 


“Mã Ni, gò Mã Ni! ” Trác Mộc Cường Ba thầm chấn động trong lòng, gã cũng từng ngờ vực, 
song vẫn không dám khẳng định. Trước tiên là vì những gò Mã Ni ở đây toàn màu đỏ, kế đó là 
những viên đá vụn ở đâu có đủ hình dạng khác nhau, khác hẳn với những viên đá Mã Ni phẳng 
phẳng dẹt dẹt thường thấu, hơn nữa thể chữ và ký hiệu khắc trên đó cũng không giống với đá 
Mã Ni thông thường, mà hơi giống với hai gò Mã Ni bọn họ trông thấu ở Cánh cửa Địa ngục. 


Pháp sư Á La giải thích: “Câu kệ khắc trên đây, nếu dịch sang tiếng hiện đại thì đại khái nghĩa 
là: Ta còn đứng là ta còn tồn tại! Ta kiêu ngạo! Ta là duy nhất! ” 


Đội trưởng Hồ Dương không kìm được thốt lên: “Ta tư duy ta tồn tại1? ” 


Pháp sư Á La mỉm cười nói: “Không sai, đâu cũng có thể nói là một dạng đơn giản thuần phác 
của tư tưởng triết học `Ta tư duy ta tồn tại của cổ nhân. Nhưng đúng hơn, thì nó là một lời thẻ, 
biểu thị quyết tâm không sợ hãi cái chết, những gò Mã Ni này, chính là bia mộ.” 


“Bia mộ? ” Trác Mộc Cường Ba nhất thời cũng chưa thể hiểu được cách lú giải nàu. 


Pháp sư Á La nói: “Đúng vậu, không giống với gò Mã Ni trong ấn tượng của cậu, phải không? 
Không phải loại đá Mã Ni màu trắng, bên trên chỉ viết Lục tự đại chân ngôn...” Pháp sư Á La 
thở dài, nói tiếp: “Thực ra, cậu có biết, sự sùng bái màu trắng của người Tạng đã có từ thời viễn 
cổ. Vào thời đỏ đá khoảng sáu bảy nghìn năm trước, họ đã sử dụng các tảng đá màu trắng làm 
công cụ, sau khi có văn tự từ hơn hai nghìn năm trước, họ đã viết lên những câu nhớ nhung 
tưởng niệm, những lời cầu xin thần minh ban phúc trên những khối đá màu trắng. Còn Lục tự 
đại chân ngôn trên đá Mã Ni thì là chuyện về sau này, khi Mật giáo được truyền bá rộng rãi khắp 
các khu vực có người Tạng sinh sống, mới hình thành nên gò Mã Ni và tường đỏ mà ngày nau 
mọi người vẫn thấy.” 


Pháp sư đón viên đá Mã Ni trong tay Trác Mộc Cường Ba, nét mặt nghiêm túc nói: “Còn lại đá 
Mã Ni bên trên khắc mật ngữ này, chính là bia mộ người xưa tưởng niệm các vị dũng sĩ. Khi họ 
chết trong chiến tranh, không thể nhận ra thi thể, hoặc không thể tìm được thi thể, người ta liền 
thống kê số người, rồi dùng những tấm bia mộ không khắc tên để tưởng niệm anh linh người 
chết trận. Người ta tin rằng, linh hồn người dũng sĩ ẩn sâu giữa khối đá rắn chắc màu trắng, vì 
vậy khắc lời cách ngôn của dũng sĩ lên khối đá, có thể siêu độ được linh hồn. Vì vậu, mỗi viên đá 
ở đây đều đại diện cho một sinh mạng.” Nói đoạn, ông trang trọng đặt viên đá Mã Ni trở lại chỗ 
cũ, miệng lầm nhầm niệm kinh văn. 


“Đại sư? Sao ông biết thế? ” Nhạc Dương hiếu kỳ hỏi. 


Pháp sư Á La nói: “Cuốn Ninh Mã cổ kinh gia truyền của Cường Ba thiếu gia không phải có ghi 
chép đó sao? Các vị hiền triết băng qua địa ngục tăm tối không ánh mặt trời, mười người chỉ còn 
sống một, những người sống sót đỡ đần nhau tiến sâu vào thánh địa, họ không tìm thấy thi thể 
những người đồng hành, bèn dùng đá Mã Ni nhuốm máu, khắc vào lời cách ngôn: Ta còn đứng 
vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất.” 


“Ta còn đứng vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất.” Trong bốn hàng cổ văn ấy ẩn 
chứa biết bao nhiêu khẳng khái hào hùng! Trác Mộc Cường Ba lại ngước mắt nhìn lên, những 
gò Mã Ni nằm san sát chỉ chít, phải đến hàng trăm hàng nghìn, mà mỗi gò Mã Ni ấy lại do hàng 


Trang 1.644/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trăm hàng nghìn viên đá chất lên mà thành. Ở đây rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tấm bia của các 
liệt sĩ vô danh chứ? Trong khoảnh khắc, những người đang đứng sững trước những gò Mã Ni ấu 
bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba, tựa hồ hiện lên cảnh tượng 
của hơn nghìn năm trước đó, những người băng qua dòng U Minh hà của địa ngục tới đâu để 
chôn vùi bóng đêm, mười người chỉ còn một, những người còn sống lại dìu đỡ lẫn nhau, leo lên 
mảnh đất cao này, phóng mắt nhìn ra khu rừng đầy những hiểm nguy chết chóc và mặt biển 
đen ngòm đã vùi chôn xác của không biết bao nhiêu đồng bào họ. Họ vẫn phải tiếp tục tiến lên, 
chỉ có thể ký thác niềm thương tiếc nhớ nhung của mình với người chết lên những viên đá đỏ 
như thể bị nhuộm bằng máu nàu, khắc ghi nỗi niềm trong lòng lên đá, chất thành đống. Để rồi 
sau đó, họ lại dìu đỡ lẫn nhau, tiếp tục tiến về bóng tối sâu thẳm vô biên vô tận, tiếp tục tiến 
lên... 


Trương Lập nói: “Chà, vậu chẳng phải là chết nhiều người lắm sao? ” 


^s 3 


“Không phải chết ở đây đâu, có lẽ là cũng giống như chúng ta thôi.” Nhạc Dương chỉ ra phía 
biển. Trương Lập lập tức im bặt không nói gì. 


Trác Mộc Cường Ba chậm rãi rảo bước giữa vô số gò Mã Ni, trong lòng cảm thấy như đang bước 
chân vào chốn mộ địa, tâm trạng nặng nề mà trang nghiêm. Mỗi một viên đá ở đây đều đại diện 
cho một sinh mạng. Dũng khí và quyết tâm của người xưa, khiến Trác Mộc Cường Ba gã càng 
thêm kiên định với niềm tin của mình. Gã thầm nhủ với lòng: “Hỡi những bậc tiên hiền đã say 
ngủ dưới lòng đất, các vị có biết chăng, một nghìn năm sau, cũng có một nhóm người đã bước 
chân lên con đường của các vị đã đi qua? ” 


Trương Lập đột nhiên nói: “Nếu đã có gò Mã Ni, nói không chừng gần đây lại có người cư trú 
cũng nên, chúng ta sắp tìm được người của bộ tộc Qua Ba rồi! ” 


“Không.” Nhạc Dương chỉ lên những viên đá Mã Ni ở tầng cao nhất... cổ văn bên trên đã bị 
phong hóa không còn gì nữa, “hướng dòng chảy của biển ngầm dưới lòng đất giữ được tính ổn 
định, nó sẽ đưa con thuyển băng qua biển ngắm đến những nơi tương đối gần nhau. Cổ nhân 
của một nghìn năm trước cũng bắt đầu từ đây, bước chân lên con đường du hành vùng đất 
Shangri-la nàu. Đừng quên những viên đá Mã Ni này đều là đá núi lửa mật độ rất cao, còn rắn 
hơn cả đá hoa cương nữa. Từ mức độ phong hóa của chúng có thể thấy, những viên đá này đã 
được đặt ở đâu cả nghìn năm rồi. Cũng có nghĩa là, sau khi vào rừng sâu, những bậc tiền bối kia 
không còn trở lại đây nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba trầm mặc giây lát trước đống gò Mã Ni, đoạn thấp giọng nói: “Chúng ta 
cũng dựng lên một chiếc gò Mã Ni đi, tiện thể mai táng Vương Hựu ở đây luôn.” Cả bọn liền 
cùng bắt tay hành động, đục lễ chôn thuốc nổ, định cho nổ ra vài tảng đá làm nguyên liệu. 
Trương Lập vừa đục lỗ vừa cằn nhằn: “Đá ở đây cứng thế, người xưa làm sao mà đục ra được 
nhỉ? Bọn họ làm gì có thuốc nổ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Cậu không thấy à, những viên đá Mã Ni đó đều có dấu vết từng bị 
thiêu đốt. Người xưa đã nung nham thạch đến nhiệt độ rất cao, sau đó dùng nước lạnh tạt vào, 
đá sẽ tự động nứt toác ra thôi. Đó chính là trí tuệ của người xưa đấu.” 


Sau khi lắp xong dây dẫn, cả bọn liền lùi ra xa. Đội trưởng Hồ Dương lo lắng nói: “Tiếng nổ liệu 
có làm kinh động đến những động vật khác ở đâu không nhỉ? ” 


Trang 1.645/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean lắc đầu: “Không sợ đâu, tiếng nổ lớn như thế, các sinh vật khác đều sẽ bị dọa cho chạu 
mất thôi, cứ ấn nút đi.” 


Một tiếng “Âm” vang động, vách đá đỏ nổ toác ra một hố lớn, họ lấu được khá nhiều viên đá 
nhỏ. Họ đặt thi thể Vương Hựu vào trong hố, phủ đá vụn lên trên, đồng thời chọn lấy một số 
viên đá tương đối lớn, hình dáng khá hoàn chỉnh, chuẩn bị đắp nên một gò Mã Ni cho những 
người đã chôn thân trong thế giới tăm tối nơi biển sâu. 


“Ta còn đứng! Ta còn tồn tại! Ta kiêu ngạo! Ta là duy nhất! ” Dòng cổ văn ấy được khắc lên 
viên đá Mã Ni, mỗi người đều khắc rất cẩn thận, tuụ những con chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, 
song bọn họ vẫn dồn hết tâm tư vào việc điêu khắc ấu. 


“Chiến hữu Lý Hồng an nghỉ tại đâu! ” Nhạc Dương thấy sau khi khắc hàng cổ văn đó, Triệu 
Trang Sinh lại khắc thêm một hàng chữ khác, khắc xong, liền đưa lên trước mắt nhìn một hồi 
thật lâu, nét mặt thẫn thờ. Nhạc Dương liền khẽ huúch anh ta một cái, hỏi xem sao lại ngâu 
người ra thế. 


Triệu Trang Sinh cười khổ: “Hôm nay, chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, liệu ai khắc chữ cho 
chúng ta đây? ” Bàn tay cầm viên đá Mã Ni của Nhạc Dương bỗng khẽ run. 


Lý Hồng, Lê Định Minh, Chư Nghiêm, Trương Kiện, Nghiêm Dũng, Mạnh Hạo Nhiên, Vương 
Hựu, bảy mạng người, nay đã là bảy khối đá, bảy khối đá đỏ như máu. Còn về pháp sư Tháp 
Tây, pháp sư Á La không đặt lên khối đá nào cả, ông giải thích rằng, họ tin thờ theo tôn giáo 
của riêng mình, các nghi thức khác biệt rất lớn so với ngày trước, vì vậu không cần phải khắc đá 
Mã Ni cho pháp sư Tháp Tâu. 


Mọi người quây lại thành một vòng, lặng lẽ tiễn đưa những người tuẫn nạn, cầu khấn cho linh 
hồn họ được an nghỉ, sớm ngày đến miền Tây Thiên cực lạc, sớm được luân hồi. Cơn gió của 
Shangri-la đưa tới tiếng thì thầm từ ngoài xa nghìn dặm: Ta còn đứng, ta còn tồn tại, ta kiêu 
ngạo, ta là duy nhất. Đây là lời tuuên ngôn duy nhất họ còn để lại trên thế giới này, những người 
còn sống đều tin rằng, bạn bè họ sẽ mãi mãi ở chốn Shangri-la nàu. 


Làm xong mọi việc ấu, tất cả lại đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Giờ đây, họ coi như 
đã đứng trên tầng bình đài đầu tiên ở Shangri-la, một bên của bàn chân người khổng lồ này nối 
liền với chân núi, đi sâu vào trong, có thể thẳng tiến đến bên dưới thác nước, đi sâu nữa, chính 
là chỗ hõm bên dưới tầng bình đài thứ hai, bên trong là một khu rừng tuyển một màu đen. Rừng 
cũng chia làm hai bên trái phải. Giờ đây họ mới chỉ đang ở điểm xuất phát của con đường, mà 
trên bản đồ hiển thị, con đường duy nhất từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai, 
nằm ở phía phải Shangri-la. Nhưng tỉ lệ thu nhỏ của bản đồ Mật quang bảo giám ấy quả thực 
quá lớn, những đặc trưng địa hình chẳng hạn như bàn chân người khổng lồ này căn bản không 
thể tìm thấy được trong đó, vì vậy bọn họ có thể đang ở bên trái con đường duy nhất ấy, cũng 
có thể đang ở bên phải. Nếu như tỉ lệ của Mật quang bảo giám tương đương với tỉ lệ tấm bản đồ 
vẽ hệ thống sông ngầm, vậy thì mỗi tầng bình đài ở Shangri-la này ít nhất cũng phải rộng đến 
mấy trăm cây số, nếu đi sai hướng, vòng đi vòng lại cũng không phải chuyện chơi, càng huống 
hồ chỉ có trời mới biết trong khu rừng đen tối ấy có những loại sinh vật gì tồn tại. 


Ở chốn không phân biệt được phương hướng này, không có cách gì để xác định vị trí hiện tại 
của họ, trước mắt, họ chỉ có thể đánh cuộc với số phận một phen mà thôi. Nhạc Dương đứng 
bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, khẩn thiết nói: “Cường Ba thiếu gia, chúng tôi cần anh chỉ ra 


Trang 1.646/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phương hướng.” 

Trương Lập cũng nói: “Cường Ba thiếu gia, anh nói đi, chúng tôi đi theo anh.” 
“Anh là đội trưởng.” 

Đường Mẫn mở to mắt, Lữ Cánh Nam cũng khe khẽ gật đầu. 


Trác Mộc Cường Ba chảm chậm giơ tay phải lên, ngón trỏ đang cong dần duỗi ra, cuối cùng 
cũng vươn thẳng tắp, chỉ về phía xa, cứng rắn như thể có cốt thép bên trong. Những người còn 
lại đều không nói một lời, ai nấy xốc lại hành trang nặng nề, sải bước chân tiến về phía Trác 
Mộc Cường Ba vừa chỉ. Dù ngón tay Cường Ba thiếu gia chỉ tới đâu, họ cũng kiên định tiến 
thẳng về phía đó, không cần lý do, mà cũng chẳng cần nguyên nhân gì hết! 


Trang 1.647/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7 - Thõn Cảng Người Qua Ba Bị Lãng 
Quên 


Sau mười phút đằng đẫng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng pháp sư Á La 
vang lên trong thiết bị truyền tin: “Không có cạm bẫy, không có nguy hiểm... Mọi người, mau 
vào đây đi, mau vào đây xem... Rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậu trời! ” Âm thanh ấu, 
dường như không phải của một ông già năm sáu chục tuổi, mà giống một đứa trẻ năm sáu tuổi 
hơn, ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc, khiến ai nấu đều trở nên kích động. Duy 
chỉ có mình Lữ Cánh Nam là nhận ra sự hụt hãng to lớn trong câu nói cuối cùng của pháp sư Á 
La, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. 


Loài thực vật biết động đậu 


Sâu bên trong khu rừng, đâu đâu cũng là những cạm bẫy vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể 
bùng phát. Duy chỉ có ngọn gió nghìn năm là vẫn thổi lào xào giữa các tán câu, bình thản quan 
sát mọi sự xảu ra hàng ngày. 


Một sinh vật nhuyễn thể trông như con sên dài chừng một mét, chảm chậm bò dọc lên theo 
cành câu, vì thân thể quá nặng nề nên rơi xuống gốc cây đánh “bẹt” một tiếng. Một con giống 
con nhện nặng chừng khoảng ba chục cân thấy có cơ hội, liền xông ào tới, đè lên sinh vật 
nhuuễn thể kia đớp liền hai phát. Cũng giống như loài nhện hiện đại, trước tiên nó dùng tuyến 
độc dưới hàm khiến đối thủ tê liệt, sau đó bơm vào chất dịch để tiêu hóa đối thủ từ bên trong, 
tiếp sau đó, thì chỉ còn đợi để thưởng thức bữa ăn ngon lành. Nhưng số nó không được mau 
mắn cho lắm, một con vật khác lớn hơn cũng để mắt đến sinh vật nhuyễn thể ấy, đó là một con 
bọ ngựa cao tầm một người trưởng thành. Nó từ trên cao nhảy xuống, vung càng chém đôi con 
nhện khổng lồ kia ra, nhưng nó còn chưa kịp phản ứng, thì con sinh vật nhuyễn thể kia đã bay 
vút lên. Con bọ ngựa khổng lồ trợn trừng cặp mắt ở hai bên chiếc đầu hình tam giác, nhìn con 
mồi của mình đã bị một con chuồn chuồn dài hơn mét quắp bay đi mất. Con chuồn chuồn 
khổng lỏ chưa bay được bao xa, một con châu chấu cũng dài chừng một mét đã ở trên cao lao 
xuống, thoắt cái đã đè chuồn chuồn xuống đất. Kế đó là con thứ hai, con thứ ba, con chuồn 
chuồn khổng lô vùng vẫy hai ba cái, rồi không nhúc nhích gì được nữa. Lúc này, đã có hơn hai 
chục con châu chấu chụm lại một chỗ, tranh nhau bữa ăn ngon lành. Đúng lúc ấu, lớp cỏ trộn 
lẫn với bùn bên dưới bỗng lơi ra, một tấm lưới lớn tung lên, bắt gọn cả đàn châu chấu tham ăn. 


Một người trên cành cây quấn dây thừng vào chân đảo người lộn xuống, thì ra chính là Trương 
Lập. Anh cười lên ha hả, nói với người ở trên cây: “Một con ốc sên không vỏ, đã dụ được cả 
một đàn châu chấu đông thế này, giờ không ngại thiếu thức ăn nữa rồi.” 


Nhạc Dương ở trên cành cây nói: “Anh Sean bảo rồi mà, con sên, không phải ốc sên.” 
Trương Lập nói: “Như nhau cả thôi mà. Thả tôi xuống thấp chút nữa, để thu lưới lên cao hơn.” 


Đến hôm nay, họ đã ở trong khu rừng này được mười lăm ngày. Trong mười lầm ngày này, họ 
đã dùng phương pháp sinh tôn đặc biệt mà Lữ Cánh Nam truyền thụ, dần dần tìm hiểu và quen 
thuộc với khu rừng nguyên sinh thực sự ấu. 


Trang 1.648/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong rừng mọc đầy những cây họ quyết cao đến cả trăm mét. Những cây này chỉ có một thân 
chính, không chia nhánh, đến ngọn thì đột nhiên xòe rộng thành tán, trông như cái ô, che phủ 
cả một vùng trời. Lá của loài thực vật nàu cũng không giống với lá câu thông thường, trên thân 
cây mọc ra các cọng, có vô số phiến mỏng hình bầu dục phủ lên bên trên cọng như vấy cá, 
những phiến mỏng ấy chính là lá câu. Ở giữa mỗi chiếc lá đều có cuống. Thực ra, những chiếc 
lá này cũng là hạt giống của thực vật họ quyết, lá rơi xuống đất, là lại mọc lên một câu quyết 
khống lô nữa. Ngoài ra, sâu trong rừng, còn có một loài thực vật cổ xưa hơn nữa. Chúng không 
có rễ, cũng không có lá, chỉ có thân, nhìn từ xa, trông chẳng khác nào vô số con giun đất khổng 
lồ, uốn éo ngoằn ngoèo quấn mình quanh các cây họ quyết. Mới đầu cả bọn còn tưởng đó là 
động vật, sợ đến nỗi không dám đu trên những cây ấy, sau mấy lượt thử đi dò lại, mới phát hiện 
ra đó là thực vật. Ba Tang cũng nói đó không phải loài thực vật quấn người mà anh ta từng gặp 
phải, thân rễ của loài ấy không to đến như vậy. Còn các loài động vật trong rừng đa phần đều là 
động vật nguyên sinh thể hình to lớn mà không có não, chỉ hành động theo bản năng. Một khi 
tìm hiểu rõ được thói quen, chúng cũng không thể uy hiếp gì nhóm thám hiểm. Trong mười lăm 
ngày này, các loài động vật họ gặp phải, đa phần đều đã trở thành bữa ăn của cả bọn, hơn nữa 
còn được phân chia thành mấy loại dựa trên chất lượng thịt nữa. 


Chẳng hạn như con sên khổng lỏ, thịt ăn cũng khá ngon, nhưng lại có mùi rất khó ngửi, khiến 
thứ hạng bị giảm xuống mấy bậc, nhưng nó lại là món ăn ưa thích của các loài động vật khác, 
đặc biệt là bọn châu chấu. Lũ châu chấu này sống quần cư, hoạt động ở ven các đảm lầu trong 
rừng, thứ gì cũng ăn, tuy bộ dạng dữ tợn hung hăng, nhưng thịt ăn lại hết sức vừa miệng, đặc 
biệt là thịt bên trong lớp vỏ ở hai đùi, ăn khá giống thịt cua. Chỉ là bọn châu chấu này rất khó 
bắt, thường đi theo bầu, phạm vi hoạt động rất lớn, lại có thể bay ở độ cao thấp, lúc chiến đấu 
thậm chí có thể đứng thẳng lên bằng đôi chân sau mạnh mẽ. Khi đứng thẳng lên, nó cũng cao 
tâm một người trưởng thành, đồng thời đôi chân trước có gai nhọn và cái miệng khỏe như gọng 
kìm cũng có thể gây tổn thương lớn cho các sinh vật khác. Lúc bọn Trác Mộc Cường Ba gặp lũ 
châu chấu khổng lồ này lần đầu tiên, cũng phải trải qua một trận ác đấu gian khổ, Ba Tang còn 
bị thương. Nhưng về sau thì đã tìm hiểu rõ, lũ châu chấu này cùng lắm chỉ bay được cao khoảng 
mười mét, cũng không khác gì loài chuồn chuồn khổng lô. Vậy là bọn họ bèn đặt bẫy ở chỗ cao 
để bắt châu chấu. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra, càng đi sâu vào rừng, lũ sinh vật càng tiến 
hóa lên cao, các bộ phận càng phức tạp và hoàn thiện hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn 
nhiều. Muốn bắt hay muốn né tránh chúng đều khó hơn trước rất nhiều. Trong mười lăm ngàu, 
áng chừng họ đã từ khoảng 450 triệu năm ởi tới khoảng 35Ô triệu năm về trước. Dĩ nhiên, 
không có giới hạn nào tuyệt đối, chỉ là Sean nói, anh ta cảm giác như vậy mà thôi. Lũ châu chấu 
ấy có vỏ rất cứng, tứ chi vừa khỏe vừa có gai nhọn, nhưng vùng bụng lại rất mềm, bị lọt vào lưới 
một lúc là không giãu giụa gì được nữa. Ăn xong thịt châu chấu, cả bọn móc hết thịt ở chân 
chúng ra gói lại, rồi tiếp tục tiến về phía bên phải. 


lê) Shangri-la nàu, không có phương hướng gì cả. Điều duy nhất họ biết là, mấy mạch núi lớn ở 
Tây Tạng như mạch núi Himalaua, mạch núi Cương Để Tư, Đường Cổ Lạp, đều vạch một 
đường vòng cung theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, hướng ởđi của họ, có lẽ cũng là từ Đông 
Nam hướng về Tây Bắc. Ngoài ra, địa từ trường ở đây dường như rất khác với thế giới bên 
ngoài, tất cả các thiết bị xác định phương hướng đều không hoạt động; dựa vào bầu trời, vào 
hướng mọc của thực vật, hoặc các phương pháp phân biệt phương hướng nơi hoang dã khác 
cũng đều không có tác dụng; họ chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy nhất, mà cũng 
hữu hiệu nhất, mới không đến nỗi bị lạc đường trong rừng sâu: đánh dấu! 


Trang 1.649/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập đặt một máy phát sóng điện công suất nhỏ ở nơi họ xuất phát, sau đó họ chỉ cần 
định kỳ kiểm tra khoảng cách và vị trí của họ so với nguồn phát sóng là sẽ biết mình có bị mất 
phương hướng trong rừng hay không. Chỉ có điều, có nhiều loài sinh vật nguyên thủy không biết 
tên và đầm lầy thường xuyên chặn mất lối đi, nên mỗi ngày nhiều nhất họ cũng chỉ đi được 
khoảng trên dưới hai mươi cây số. Từ núi tuyết Đa La đến núi tuyết Mông Đạt, khoảng cách 
đường thẳng khoảng gần hai trăm câu số, cũng có nghĩa là, khe nứt phía trên bầu không Shangri- 
la rộng khoảng hai trăm cây số. Khoảng cách bên dưới của địa hình hình chóp ấy còn lớn hơn 
rất nhiều, có lẽ phải gấp đôi, hoặc còn hơn nữa. Tóm lại, họ cho rằng tiến lên theo phương 
hướng hiện tại là chính xác, nếu như đi sai hướng, thì sau mười lăm ngày chắc cũng đã đi đến 
mép của khe nứt Shangri-la rồi. 


Dùng dâu móc đu trên tán câu được một đoạn, Nhạc Dương ở phía trước phụ trách trinh sát 
dừng lại, nói với mọi người ở phía sau: “Phía trước lạ quá, có một lớp sương mù mờ mờ, không 
hiểu có gì nguy hiểm không.” 


Sean đón lấy ống nhòm quan sát, vừa nhìn đã không nén nổi kinh hãi thốt lên: “Cái gì đấy, lại là 
thứ tôi chưa từng thấy bao giời Máy tính đâu...” 


Trong mười lăm ngày này, chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân đã giúp họ rất nhiều, gặp 
phải loài sinh vật nào không biết, họ đều tìm câu trả lời trong máy tính. Một số nhà khoa học 
nước ngoài đã dùng tiêu bản hóa thạch để phục dựng lại hình ảnh ba chiều của các loài sinh vật 
cổ, về cơ bản thì hình thái và kết cấu khá chính xác, mặc dù không nhiều chủng loại lắm, nhưng 
dù sao cũng giúp họ có hiểu biết đại khái về giới sinh vật cổ. 


Trương Lập đang đứng ở chỗ rẽ nhánh trên đỉnh một cây họ quyết, lấy máy tính ra, dùng ống 
nhòm điện tử đưa tín hiệu vào máy tính, một hình ảnh rõ nét liền hiện trên màn hình. Bọn Trác 
Mộc Cường Ba nhìn kỹ lại, thì thấy sau khi được ống nhòm điện tử phóng lớn lên mười lần, đám 
sương mù mờ mờ đã biến thành những vật thể dạng hạt màu xanh nhạt, toàn bộ tán câu phía 
trước đều bị những vật thể ấy phủ kín. Ông nhòm tiếp tục phóng lớn hơn nữa, phát hiện ra đó là 
những trái cầu lông bờm xờm, mỗi trái cầu lại do vô số sợi lông tơ tạo thành, trông hơi giống với 
hạt bồ công anh, tất cả đều đang lơ lửng trên không trung. 


“Cái gì vậu? ” Trương Lập vừa hỏi, vừa ấn bàn phím để phần mềm tiến hành so sánh hình ảnh, 
trước khi làm rõ phía trước là thứ gì, họ sẽ không mạo hiểm tiến lên. Khoảng nửa tiếng sau, 
máy tính đã kiểm tra hết toàn bộ kho hình ảnh, chỉ tìm được vài tấm hình hoa bồ công anh và 
hoa tuyết, nhưng tỉ lệ giống đều chưa đến năm mươi phần trăm, rõ ràng đây lại là một loài hoàn 
toàn mới. Những quả cầu lông trôi nổi trên không ước chừng còn cách họ khoảng hai cây số, 
nhìn từ xa lại, trông như một áng mây lững lờ trôi theo gió. Theo quan sát của Nhạc Dương, ở 
giữa đám mây ấy, dường như có vô số dòng suối phun trào. Anh nói: “Tôi muốn lại gần quan sát 
xem sao. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nhớ kỹ, đừng lại gần quá, chúng ta vẫn chưa biết thứ đó có gây hại 
cho cơ thể không.” 


Nhạc Dương cười cười, gật đầu nói: “Biết rồi.” 
Một lúc sau, Nhạc Dương trở lại: “Ở bên dưới, có thứ gì đó, là một loại... phun lên trên. ” 


Trương Lập nói: “Bên dưới có gì hả? ” 


Trang 1.650/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương gượng cười: “Tôi cũng chẳng biết tả thế nào nữa, mọi người cứ đến xem thì biết. 
Còn nữa, tôi phát hiện, trong đầm lầu ngay bên dưới đám sương mù dày đặc ấy có rất nhiều 
động vật chết, chắc là thứ này có hại cho sinh vật.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: “Được, chúng ta xuống dưới, lại gần quan sát, nếu không được 
thì đi vòng qua.” 


Dưới tầng tán câu, ánh sáng trong rừng rất yếu, bộ rễ của đại đa số thực vật họ quyết đều ngâm 
trong nước, những vũng nước lớn và đảm lầu phủ khắp tảng đáy, dòng nước chảy róc rách như 
một vật thể sống nhu động, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm, đây chính là toàn bộ cảm giác mà rừng 
sâu nguyên thủy mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu kia trôi lễnh phềnh trên không 
trung, nên họ không đu dây chuyền cành nữa mà xuống mặt đất, bước đi trên đám bùn trơn 
tuồn tuột. Mới đi được một lúc, liền trông thấy thứ kỳ quái ấy, có lẽ nên nói đó là một loại câu, 
thế nhưng... 


Ở chỗ gần ngọn cây, có năm sáu vật trông như túi thịt treo thành hàng. Đường kính chúng 
khoảng bảy tám mét, chiếm đến hơn nửa thân câu, trông như quả dừa, nhưng đầu nhọn lại chĩa 
lên trời. Những túi thịt hình quả dừa ấy không ngừng co dãn, tựa quả tim đang đập, mỗi lần co 
dãn, lại phun ra vô số vật như quả cầu lông lên cao hơn trăm mét. Đây chắc chính là dòng suối 
phun trào mà Nhạc Dương đã nói rồi. Hơn nữa, loại câu này chỉ cao chưa đầu hai chục mét, 
thực khó mà tưởng tượng nổi chúng sinh tồn trong khu rừng này như thế nào. Cả một khoảng 
rừng phía trước đều là loại thực vật kỳ dị ấu, vô số túi thịt đang phun lên không một lượng lớn 
những quả cầu lông nhỏ, xòe rộng ra như tán nấm che phủ cả một khoảng không rộng, muốn đi 
vòng thì cũng chỉ có thể đi theo đường phía dưới nàu mà thôi. 


“Trời đất, cái gì vậy? ” Đường Mẫn kinh ngạc kêu lên. 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: “Đó là... sinh vật ký sinh trên thực vật hay bản thân thực vật 
vậy? Thực vật có thể động đậy thế sao? ” Trong nhận thức của đội trưởng Hồ Dương, cho dù là 
thực vật ăn thịt, cũng không thể nào vận động như có cơ bắp thế này được. Nhưng những vật 
thể dạng túi thịt ấu đúng là mọc ở trên thân câu, còn cả những vật như quả cầu lông kia nữa, rõ 
ràng cũng có các thuộc tính của thực vật. 


Trương Lập nói: “Dùng máy tính, dùng máy tính đi.” 


Sean lắc đầu: “Không cần đâu, chắc chắn là không tìm thấy gì cả. Nếu thật sự phát hiện ra hóa 
thạch của loài sinh vật nàu, chắc chắn đã chấn động cả giới sinh vật cổ rồi, nhất định tôi cũng sẽ 
biết. Có lẽ, đây chính là một loài nằm trên đường ranh giữa động vật và thực vật mà một số nhà 
cổ sinh vật học đã từng nhắc đến, chúng sinh trưởng như thực vật, nhưng lại có một phần khả 
năng vận động mà chỉ động vật mới có. ” 


Nhạc Dương nói: “Ranh giới giữa động vật và thực vật? Sinh trưởng như thực vật, lại cử động 
được như động vật. Mẹ ơi, thế này thì lụ kỳ quá rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba cũng nói: “Tôi chưa từng nghe đến giả thuyết này bao giờ cả.” 


Sean cười hì hì nói: “Đúng thế, không phải ai cũng biết đâu, từ khi Thuyết tiến hóa được nêu lên 
đã tồn tại tranh luận này rồi. Có nhà sinh vật học cho rằng, từ khi các loài sinh vật nguyên sinh 
như nấm và khuẩn tôn tại, giữa động thực vật đã xuất hiện ranh giới rõ ràng, mỗi bên đều phát 


Trang 1.651/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


triển theo hướng của riêng mình; nhưng cũng có một số nhà sinh vật học lại cho rằng, khi ở 
hình thái sinh vật đơn bào, động thực vật không có ranh giới rõ rệt, mà sau này khi tiến hóa đến 
hình thái phức tạp hơn, động vật và thực vật cũng không hoàn toàn tách rời, mỗi bên phát triển 
một hướng, mà xu thế phát triển của chúng giống như sóng điện vậy, phân tách, rồi hợp lại, 
giao thoa, sau đó lại phân tách. Nếu không lâm, đây có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động 
vật và thực vật nguyên thủy sau khi hình thái sinh vật đơn bào kết thúc. Dù là ngày nay, cũng 
vẫn còn rất nhiều sinh vật dạng này tồn tại.” 


Trương Lập nói: “Không thể nào.” 


Sean điểm đạm nói: “Có biết vi khuẩn phức hợp acid amoniac không? Nói theo cách của người 
Trung Quốc cổ, gọi là Thái tuế đấu, nhìn rất giống thịt, nhưng nói một cách chính xác thì là một 
loại khuẩn nấm cỡ lớn, có thể sinh trưởng trong thời gian dài, sống đến nghìn năm vạn năm, 
nhưng rất khó nói chúng là một cá thể sống hay là một tập hợp của vô số các cá thể. Có một số 
loại Thái tuế đặc biệt, khi lấy tay khẽ vuốt ve lên, nó sẽ co rút lại như cơ thịt, giống như người ta 
bị vuốt ve lên tay chân vậy thôi, nghe đâu thậm chí còn phát ra cả âm thanh như tiếng cười nữa. 
Người ta gọi loại Thái tuế ấy là Hài nhi ngứa, thứ ấy, có thể nói là một loại nấm khuẩn phức 
hợp, cũng có thể gọi là một dạng kết hợp giữa động vật và thực vật.” 


Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thảm nghĩ: “Người tên Sean 
này, xem ra không hề đơn giản.” 


Lúc này, Sean lại chuuển sự chú ý từ đám thực vật sang mặt đất ở xung quanh. Dưới da những 
loài động vật đã chết kia có những chỗ gồ lên rõ rệt, như thể rễ cây đã chen chúc nhau bên 
dưới, thậm chí có con còn mọc cả nầm non ra từ mắt tai mũi miệng. Như là một con châu chấu 
cách họ chưa đến trăm mét kia chẳng hạn, một mầm non đã chọc thủng cả lớp vỏ cứng trên đầu 
nó, trông như thể trên đầu con châu chấu mọc lên một cái sừng nhọn, khắp xung quanh cái 
sừng nhọn ấy lại bám đầy các bào tử hình nấm. Sean thảm lạnh sống lưng, nói: “Xem ra chúng 
ta phải đi vòng thật rồi, đây là thực vật ký sinh.” 


“Thực vật kú sinh? ” 


Sean nói: “Còn nhớ thứ nấm chúng ta gặp phải ở rừng châu Mỹ không? Loại đó và loại nàu 
giống nhau, chỉ khác là kích cỡ lớn hơn nhiều mà thôi, chúng được cơ thể mẹ phun lên không 
trung, bay theo gió, một khi bị động vật hít vào, gặp được môi trường và nhiệt độ thích hợp, sẽ 
bắt đầu sinh trưởng, mọc rễ bên trong cơ thể con vật ấu, hút chất dinh dưỡng, cuối cùng thì phá 
vỏ chui ra, mọc thành một câu mẹ cao lớn khác. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên đi đường 
vòng. 


Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam lại không khỏi đưa mắt nhìn nhau, “Cổ độc! ” hai người không 
hẹn mà cùng nghĩ đến một lúc. 


Trong đầu Ba Tang như có sấm nổ, những lời Sean vừa nói lại khơi gợi dậu hồi ức của anh ta. 
Nhớ ra rồi, là Lôi, miệng anh ta sùi bọt mép trắng xoá, nghẹn ngào nói một cách khó nhọc: 
“Tôi cảm thấy rồi, nó ở trong cơ thể tôi, nó ở trong cơ thể tôi, mỗi ngày đều đang lớn lên, tôi 
đau lắm, thật sự đau lắm! Cầu xin anh, đội trưởng, giải thoát cho tôi đi! Cầu xin anh đấy! ” 


Đó là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong đội, thần kinh còn vững hơn cả sắt thép, rốt cuộc là thứ gì 
đã khiến anh ta đau đớn đến không muốn sống nữa? Ba Tang nhắm mắt lại, chỉ thấy trong óc 


Trang 1.652/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hiện lên đôi mắt mở to tròn của Lôi, miệng hơi hé ra, không ngừng trào tuôn bọt mép trắng 
xóa, không còn hơi thở, nhưng tim vẫn đập; không còn tri giác, nhưng vẫn vùng vẫy tay chân 
không tự chủ được. Đội trưởng cầm lưỡi dao nhọn, rạch da Lôi ra, máu tươi bắn tung tóe; họ mở 
khoang ngực anh ta ra như mở cửa mui một chiếc xe hơi hạng sang, trời đất, đó là thứ gì vậy, nó 
quấn chặt lấu tim Lôi, trái tim đã ngừng làm việc từ lâu, nhưng nó vẫn không ngừng co bóp, 
những xúc tu của nó tỏa ra như con bạch tuộc, từng sợi xúc tu trắng sữa đâm vào huyết quản và 
các dây thần kinh của Lôi, vừa hút chất dinh dưỡng, vừa phá hoại cảm giác và khả năng vận 
động của anh ta. Chính là thứ này đã khiến Lôi phải đau đớn. Khi lưỡi dao của đội trưởng cắm 
vào trái tim Lôi, thứ màu trắng ấu vươn xúc tu ra, vung vẩy trên không trung. Những người lần 
đầu tiên nhìn thấu cảnh tượng ấy, thật chẳng khác nào nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh cả. 


“Đi thôi. Vòng qua.” Trác Mộc Cường Ba điểm đạm nói. Nhìn những xác chết nằm la liệt giữa 
đám sương mù, bọn họ không dám du dây băng qua, đành phải chầm chậm giẫm lên dải đất bùn 
ướt nhoẹt nguy cơ tứ bề mà tiếp tục tiến về phía trước. 


Mới đi được mấy bước, bỗng nghe bên trái có tiếng loạt soạt, một con rết dài chừng năm mét 
trườn ra, trên mình nó là lớp vỏ cứng dày, thoạt nhìn như một chiếc xe tải cỡ lớn. Con rết 
hoảng hốt chạy vào giữa bọn họ, vừa thấu phía trước có kẻ cản đường, nửa thân trên liên nhồm 
lên, cái đầu nghển cao phải đến hai mét, hai sợi xúc tu không ngừng ve vấu. Nhưng bọn Trác 
Mộc Cường Ba đã quá quen với những chuyện thế này, chỉ nghe gã lạnh lùng nói: “Nổ súng! ” 
Khẩu súng trong tau Nhạc Dương và Sean lập tức nhả đạn, con rết khổng lỏ chỉ kịp giãy giụa vài 
cái, rồi nằm bẹp ra. 


Tiếp tục tiến lên, trên mặt đất xuất hiện các hố lớn, trên miệng hố chăng đầu một thứ trông như 
tơ màu trắng. Nhạc Dương nhón một sợi tơ trắng trông như sợi lụa lên, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì 
vậy nhỉ? ” 


Đột nhiên, trong một hố lớn phía trước bỗng vươn ra một cặp hàm sắc nhọn, một sinh vật tám 
chân nần nãn thịt bò ra. Không chỉ một con, hai con, ba con, trong các hố khác cũng có những 
con to như chậu rửa mặt bò ra... hình như là lũ nhện thì phải! 


“Trúng phải ổ nhện Mesothelae rồi! ” Sean thốt lên. “Chạy maul ” 


Vất vả lắm cả bọn mới thoát khỏi hang ổ của lũ nhện Mesothelae, leo lên một con dốc. Trương 
Lập đứng không vững, bị trượt xuống dưới, đụng phải một cành cây khô, kêu lên một tiếng: “Oi 
cha! ” Kế đó anh lại hét lên: “Mau đến mà xem, đây là cái gì nàu? ” 


Làng người Qua Ba (1) 


Cả bọn liền xuống dốc, đến bên cạnh Trương Lập. Chỉ thấy khúc gỗ mà Trương Lập đụng phải 
ấu, không ngờ lại bị khoét rỗng ở giữa một hốc hình chữ nhật dài một mét, rộng chừng nửa mét. 
Nhìn vết cắt gọn ghẽ phẳng phiu, có thể khẳng định chắc chắn là do con người làm ra, chẳng 
trách Trương Lập lại kêu toáng lên như thế. 


Trác Mộc Cường Ba đưa tay vuốt nhẹ dọc theo mép hốc lõm, bờ mép thẳng thớm mà trơn 
nhẫn, tuyệt đối không thể hình thành trong tự nhiên được. Gã quả quyết nói: “Đúng thế, là do 
con người tạo ra. Chắc là gần đây có người! ” 


Nhạc Dương lấy làm lạ nói: “Khúc gỗ này dùng để làm gì nhỉ? Xây nhà chắc? ” 


Trang 1.653/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean lắc lắc đầu: “Không, không, nhìn hình dáng thì đâu hẳn là một cái trống gỗ, có lẽ là loại 
trống nguyên thủy nhất rồi đấy. Người xưa khoét rỗng một khúc gỗ, gõ vào để phát ra âm 
thanh, nhiều nơi có loại trống nguyên thủy này lắm.” Nói đoạn, anh ta tiện tay nhặt lên một cục 
đá gõ vào mép khúc gỗ đó, khúc gỗ liền phát ra một loạt âm thanh “bung bung bung”. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Được rồi, nếu đã phát hiện đồ vật nhân tạo, thì chúng ta hãy tìm kiếm 
ở vùng quanh đây. Hai người một nhóm, tản ra theo hình rẻ quạt về ba hướng Đông, Nam, Bắc. 
Nhớ là phải giữ liên lạc, chú ý mọi động tĩnh khả nghi, cẩn thận có cạm bẫy, nếu gặp con người 
thì phải giữ bình tĩnh, kiểm chế, cố gắng không xung đột với họ. Mọi người hiểu cả chưa? Xuất 
phát. ” 


Ba Tang và Sean một nhóm, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh một nhóm, đội trưởng Hồ 
Dương và Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn, 
năm nhóm người tản ra năm hướng khác nhau, liên lạc với nhau bằng đồng hồ nguyên tử đeo 
trên cổ tau. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đi về phía Bắc được khoảng năm trăm mét, những thành 
viên khác trong đội cũng đã khuất sau tán cây rừng từ lâu. Sau khi dùng thiết bị liên lạc trên 
đồng hồ lần lượt hỏi han tình hình mọi người, không ai có phát hiện gì mới, Trác Mộc Cường Ba 
quyết định tiếp tục đi sâu vào rừng. 


Đường Mẫn cảm súng trên tay, nhưng vẫn rất sợ hãi, căng thẳng bám sát sau lưng Trác Mộc 
Cường Ba, mỗi lần nghe thấy tiếng chim tiếng thú, cô đều giật thót mình dừng lại. Trác Mộc 
Cường Ba an ủi: “Không cần phải căng thẳng quá như vậu, không sao đâu.” 


Lại đi được thêm năm trăm mét nữa, vành tai Trác Mộc Cường Ba khẽ giật giật, gã vội kéo 
Đường Mẫn lại thì thầm nói: “Em nghe thử xem.” Đường Mẫn bèn nghiêng tai chăm chú lắng 
nghe, rồi mỉm cười nói: “Nước, là tiếng nước đấy, phía trước hình như có nước.” Nói đoạn, cô 
ngẩng đầu lên nhìn, rồi nghi hoặc lẩm bẩm: “Ở đây đâu có thác nước, sao lại có tiếng nước được 
nhỉ? ” Trác Mộc Cường Ba vỗ nhẹ lên lưng Đường Mẫn, cười cười nói: “Em quên rồi à, ngoài 
thác nước ra, còn có nước trong khe núi nữa mà, đi thôi, xem thử thế nào.” Có nước, cũng đồng 
nghĩa với có khả năng con người cư trú quanh đây. Bởi sống bên cạnh nguồn nước, chính là tập 
quán của con người. 


Tiếng nước lớn dần, xem ra phía trước không đơn giản là một con suối nhỏ. Vài phút sau, Trác 
Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đã đến được nguồn nước. Chỉ thấy trên mặt sông rộng gần trăm 
mét róc rách chảy xuyên qua rừng câu ấy, vẫn có vô số câu cổ thụ cao lớn, cành cây rễ câu rủ 
xuống mặt nước, hình thành nên kỳ quan sông giữa rừng câu, câu mọc trên sông. Dòng sông rất 
rộng, nhưng cũng rất nông, trông như một tấm khăn lụa trải giữa khu rừng, chỉ hướng dẫn 
đường. Dòng sông rẽ ngoặt ở khoảnh rừng dưới hạ du, rồi biến mất khỏi tầm mắt, có điều, nhìn 
theo hướng nó ngoằn ngoèo gấp khúc tiến về phía trước, dường như là có thể ra thẳng đến bờ 
biển! Càng khiến Trác Mộc Cường Ba cảm thấy kinh ngạc hơn là, khi nghĩ đến biển, dường như 
gã còn nghe thấy cả tiếng sóng dạt dào. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn vừa đi dọc lên theo dòng nước, vừa báo tình hình với những 
nhóm khác. Pháp sư Á La và Trương Lập cũng nhìn thấy dòng nước trong rừng, cũng đang đi 
ngược lên. Bọn Nhạc Dương cũng đã nghe thấy tiếng nước, đồng thời tìm được một số dấu vết 
do con người tạo ra trên thân cây, càng bất ngờ hơn nữa là, họ còn phát hiện ra hai đường rau 


Trang 1.654/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bằng kim loại trong rừng, trông như đường ray xe lửa. Trương Lập cho rằng thứ này giống 
đường ray để tượng đồng di chuyển trong Đảo Huyền Không tự hơn. Họ sợ đụng phải cạm bẫu, 
đang đi vòng qua. Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam đã đến được chân núi, phát hiện ra 
một số tảng đá có dấu vết bị mài giũa, hiện đang men theo chân núi tiếp tục vòng sang phía 
phải, ở chỗ họ cũng phát hiện ra đường ray bằng kim loại, còn nói đường ray đó hình như thông 
thẳng vào làng. Phạm vi tìm kiếm của mọi người bắt đầu được thu hẹp lại. 


Càng tiến lên phía trước, những dấu vết của con người để lại càng thêm rõ rệt. Cuối cùng, một 
công trình kiến trúc điển hình của con người đã lấp ló giữa những tán câu, rồi hiện ra trước mặt 
bọn Trác Mộc Cường Ba. Đó là một bức tường đá cao, trên tường cắm đầy giáo sắt, câu nào câu 
nấy thẳng đứng hướng lên trời, dưới chân tường đá còn có vô số gò đá nhỏ, bên trên gò đá cắm 
đây giáo sắt, mũi giáo nhọn hoắt chắn ngang đường phía trước. Nhìn cách bố trí ấy, Trác Mộc 
Cường Ba lập tức nhận ra đâu là hàng rào mà người ở đây dùng để ngăn cản lũ thú dữ khổng lô. 
Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn dừng bước, phía trước rất có thể là nơi người bộ tộc Qua Ba 
quần cư, tiếp tục mạo hiểm tiến lên e sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường. Gã thông báo 
cho các nhóm khác, yêu cầu mọi người đến dưới bức tường đá ấu tập hợp. 


Cả bọn đã tể tựu, nhìn những bức tường đá cắm đầy giáo sắc nhọn hoáắt, không ai còn nghỉ ngờ 
gì nữa, phía sau bức tường đá này chắc chắn có một khu tập trung dân cư, nhưng bên trong có 
bao nhiêu người, tập tính của họ thế nào, phải xử sự với họ ra sao thì lại là một vấn đề phiền 
phức, mà bọn Trác Mộc Cường Ba dẫu sao cũng hoàn toàn chưa hay biết gì về nơi đâu. 


Nhạc Dương tinh mắt, hình như đã phát hiện ra gì đó, liền lùi lại hai bước, chỉ vào sườn núi đằng 
sau bức tường cao: “Mọi người nhìn xem, đó là gì vậy! ” Nhìn theo ngón tay chỉ của Nhạc 
Dương, cả bọn mới để ý thấu, vách đá phía sau những bức tường cao đối diện với họ không 
giống những nơi khác. Vách đá ở những chỗ khác đều nghiêng vào phía trong, từ xa trông như 
một ngọn sóng khổng lỗ đang ập tới trước mặt, chắng những vậy, nước bên trong rỉ ra còn 
khiến chúng trở nên trơn nhẫn. Còn vách đá ở đây lại như có một thứ vật chất dạng keo màu 
nâu đỏ chảm chậm chảy dọc theo triển dốc, rồi đông đặc lại, những nếp uốn trên vách đá còn 
hình thành nên các bậc cấp khá rõ rệt, rất giống một tòa kim tự tháp dốc đứng hay đỉnh nhọn 
của tòa Đại giáo đường Cologne. Màu sắc của nó khác hẳn với đá núi xung quanh, trông như 
một mũi tên đánh dấu màu đỏ đang tiết lộ với họ rằng, từ đây đi lên, con đường của các ngươi 
chính xác rồi đấu. 


Ngoài con dốc núi màu đỏ bắt mắt ấu ra, vách đá xung quanh cũng đều thuộc loại nghiêng vào 
bên trong. Vách đá ở phía Tâu Nam khu làng là nghiêng nhiều nhất, trông như luôn sẵn sàng 
sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng ở đâu cũng rất ảm đạm, hắt vẻ phía bóng tối, cơ hồ tạo nên 
một vòng cung chẳng khác nào một cái lỗ đen khổng lồ vô tận cả. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát xung quanh, trong đầu đã từ từ phác họa ra hoàn cảnh 
địa lý của khu làng này. Không gian chỗ bọn họ đang đứng đâu, có thể hình dung như là ở bên 
trong một chiếc giàu khổng lồ, khu làng phía trước tọa lạc ở gần với mũi giày, trên đỉnh đầu họ 
chính là mặt trên của chiếc giàu, tầng nham thạch nghiêng hẳn xuống, khiến người ta có cảm 
giác bị đè nén đến khó chịu. Còn chỗ gót giày thì đã bị đám thực vật kỳ dị đang phun hạt giống 
chắn mất, ngăn cách bọn họ với hầu hết các loài động vật hoang dã. Vách đá họ muốn leo lên, 
nằm ở một bên thành giày, thành giày phía bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm dưới lòng 
đất. 


Trang 1.655/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Đúng rồi, nếu nói chúng ta sắp đến chỗ khép lại của cả khe nứt, thì khoảng rừng này rất gần 
biển, vừa nãy tiếng sóng mà mình nghe thấu không phải là ảo giác! Nếu tiếp tục tiến về phía 
Tây Nam thì sẽ như thế nào? Hai bên vách đá khép dần lại, cuối cùng thì hẹp đến mức không 
thể lách người qua được, hay là giống như lúc chúng ta đến đây, bên dưới vách đá, là mặt biển 
tối tăm vô tận? ” Nhìn hoàn cảnh độc đáo nơi đây cùng với con đường có thể tiến lên phía 
trước, trong đầu Trác Mộc Cường Ba nổi lên trăm mối tơ vò. 


“Dung nham chồng chất! ” đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng kêu lên. “Chính là ở chỗ này rồi, chỉ 
có chỗ này, chúng ta mới có thể leo lên được. Có điều không biết những người sống bên trong 
có cho phép chúng ta đi qua không nhỉ? ” 


Trương Lập nói: “Nếu người ở đây đều nói tiếng Tạng cổ thì tốt quá, ít nhất cũng có thể giao lưu 
được. Chỉ sợ họ không phải người Qua Ba, mà là người gì khác ấu chứ.” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Đừng quên người điên kia, khả năng đây là làng của người Qua Ba là 
rất lớn, hay là để tôi leo lên tường kia quan sát xem sao.” 


Pháp sư Á La lập tức phản đối: “Không được, nếu đây là địa giới của người Qua Ba, thì chạm 
vào bất cứ thứ gì cũng đều rất nguy hiểm. Cậu nhìn những cây giáo sắt kia mà xem, độ ẩm ở 
đây cao như thế, vậu mà không có lấy một vết gỉ, chứng tỏ rằng bên trên chắc chắn có bôi thứ 
gì đó.” 


Ba Tang nói: “Chúng ta cứ thế mà vào thôi, bọn chúng mà dám ra tay thì xử lý luôn! ” 
“Hả? ” Mọi người nghe vậy đều giật mình ngạc nhiên. 


Đường Mẫn nói: “Chúng ta vốn đến để nhờ họ giúp đỡ, nếu vừa gặp mặt đã động tau động 
chân, chẳng phải là...” 


Ba Tang nhìn nét mặt hoảng hốt của mọi người, nói: “Dùng vũ lực khuất phục bọn chúng, có gì 
không ổn đâu chứ? ” 


Pháp sư Á La nói: “Dĩ nhiên là không ổn. Trước hết, vũ khí của chúng ta chưa chắc đã mạnh 
hơn cổ độc, dù sao thì đó cũng là thứ chưa ai từng thấu bao giờ; thứ nữa, nếu dùng vũ lực khuất 
phục bọn họ, vậy thì họ sao còn chịu toàn tâm toàn ú cứu chữa cho Cường Ba thiếu gia nữa. Chi 
bằng, để tôi đi trước thăm dò xem sao.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ú, chắc rằng pháp sư Á La có thể tránh được các cạm bẫu ấu, 
nếu có nguy hiểm, ít nhiều gì ông cũng có thể lùi về an toàn. Pháp sư Á La đặt ba lô xuống, 
bóng người khuất sau tường đá, thoắt cái đã biến mất, những người còn lại đều nhìn theo bóng 
pháp sư, ngẩng đâu chờ đợi. Không ngờ pháp sư Á La đi được một lúc mà vẫn bặt vô âm tín, hồi 
lâu sau cũng không thấu có động tĩnh gì; muốn liên lạc, thì lại sợ ông đang âm thầm bí mật tiến 
lên, sử dụng thiết bị truyền tin sẽ làm bại lộ hành tung. 


Sau mười phút đằng đẫng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng pháp sư Á La 
vang lên trong thiết bị truyền tin: “Không có cạm bẫy, không có nguy hiểm... Mọi người, mau 
vào đây đi, mau vào đây xem... Rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuuện gì vậu trời! ” Âm thanh ấu, 
dường như không phải của một ông già năm sáu chục tuổi, mà giống một đứa trẻ năm sáu tuổi 
hơn, ngữ khí không giấu nổi sự mừng rỡ và kinh ngạc, khiến ai nấy đều trở nên kích động. Duy 
chỉ có mình Lữ Cánh Nam là nhận ra sự hụt hãng to lớn trong câu nói cuối cùng của pháp sư Á 


Trang 1.656/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


La, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. 


Con đường bên trong trận địa tường đá ngoằn ngoèo khúc khuủu, những chỗ chật hẹp chỉ có 
thể đi từng người qua, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được tâm trạng nôn nóng muốn vào 
bên trong của mọi người. Vòng qua bức tường chắn cuối cùng, cảnh tượng phía trước bỗng mở 
bừng ra... Trước mắt họ, là một bức tranh hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. 


Tâm mắt họ hoàn toàn bị phủ kín bởi màu xanh ngút ngàn, như thể họ vừa đột nhiên từ khu 
rừng nguyên sinh bốn bẻ đầu những hiểm nguụ rình rập đến mảnh đất đào nguyên thế ngoại. Ở 
nơi đâu, rừng cây cổ thụ cao rợp trời đã được con người khai phá thành một mảnh đất phì nhiêu 
màu mỡ, cỏ non xanh rợp chân trời, tre trúc hắt bóng nước, chồi non lộc biếc, cây cỏ tốt tươi, 
hoa đào đỏ thắm, hoa lê trắng muốt, điểm xuyết trên thảm cỏ xanh ngắt như thể sao trời lấp 
lánh. Bức tường đá xám xịt cắm đầy những ngọn giáo sắt sau lưng họ, tựa như đường ranh giới 
giữa địa ngục và thiên đường, tách rời hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy. Đồng thời, cũng 
giống như một tấm màn ma thuật, mang đến cho những vị khách bất ngờ này những cảm nhận 
thị giác như mộng như ảo. 


Những kiến trúc ở đây lại càng khó tin hơn nữa. Nếu nói sự thay đổi về thực vật làm môi trường 
nơi đây khiến tâm trạng của đám người vừa thoát ra khỏi địa ngục ấy khó thể bình tĩnh được, thì 
cảm giác mà kiến trúc ở nơi đâu mang đến cho họ, hoàn toàn chỉ có chấn động và kinh ngạc mà 
thôi, thậm chí cả pháp sư Á La, cũng khó kiểm chế được cảm giác ấy. 


Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người đều là, không thể hình dung, không thể tin nổi, bởi vì ở 
trước mắt họ đây, là một kiểu kiến trúc mà họ chưa từng thấy bao giờ... Từng dãy từng dãy nhà 
gỗ được ghép từ những tấm ván màu vàng kim, giống như những hàng câu hoa 1 trồng ngay 
ngắn ở đầu bờ ruộng; những dây leo trông như loài tử la lan phủ trên mái nhà thành rèm che, 
rừng trúc xanh biếc vây chúng vào giữa, như thể một hàng rào. Mỗi dãy nhà gỗ đều được phân 
bố cân đối theo tiêu chuẩn hình học hết sức nghiêm khắc, diện tích ruộng đất hai bên nhà gỗ 
cũng hoàn toàn bằng nhau, hệt như là soi gương vậy. Nhìn tổng thể, khu làng này trông như 
một chiếc quạt xếp khổng lồ xòe rộng, những dãy nhà gỗ chụm lại một phía, như những nan 
quạt, còn ruộng đất giữa các căn nhà thì giống giấy bồi giữa những nan quạt. Ngoài ra lại có một 
đường phân giới màu xanh nhạt ngăn tách phần nan quạt màu xanh ngọc và phần giấy quạt 
màu xanh lá mạ ra, đó là một trảng cỏ rộng chừng hơn ba chục mét hình chữ “S”, quây quanh 
nhà gỗ và đất ruộng. Vô số kênh dẫn nước chảy xuyên qua trảng cỏ và ruộng đất, cuối cùng 
chảy ra phần đỉnh chiếc quạt xếp, hợp lại thành một dòng sông lớn. 


Kết cấu các dãy nhà gỗ giống hệt nhau. Các căn nhà ở gần vòng ngoài làng to lớn nhất, càng 
vào bên trong càng nhỏ dần lại, nhưng đều chia làm ba tầng trên, dưới và giữa, mỗi tầng có 
hành lang có thể đi thông khắp các phòng. Nhìn phía ngoài hình lăng trụ của các gian phòng, 
có thể thấy tất cả các phòng đều có hình lục lăng hoàn mỹ, chỉ là diện tích lớn nhỏ hơi khác 
nhau một chút, sắp xếp khít chặt như tổ ong. Giữa các dãy nhà gỗ tỏa ra ấy, cứ cách chừng trăm 
bước, lại có một cây cầu gỗ nối liền hai dãy nhà lại với nhau. Không biết người xưa đã dùng kỹ 
thuật gì mà bên dưới câu cầu gỗ dài cả trăm mét chẳng hề có trụ cầu, mố cầu chống đỡ, hoàn 
toàn chỉ là bắc qua không trung. Trên cầu mọc đầy các dây leo đủ màu sắc rực rỡ, cả nghìn câu 
cầu gỗ lơ lửng đan chéo nhau, nhìn từ xa trông hệt như một dải hành lang làm bằng hoa và dâu 
leo lơ lửng giữa không trung. 


Bức tường gỗ cao mấy chục mét màu vàng kim đã ở ngay trước mắt, những hình vẽ thần bí và ô 


Trang 1.657/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cửa số được chạm trổ hết sức kù công đã có thể thấu rõ mồn một. Bất ngờ hiện ra trước mắt 
như vậy, rồi vươn dài ra đến tưởng chừng như vô tận. Vô số những ống mềm lớn nhỏ khác nhau 
vươn ra từ hai tầng dưới của những tòa nhà gỗ màu vàng thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng trúc 
cũng giống như những dây leo kia. Ông nhỏ thì đung đưa trong gió, ống lớn thì giống những 
cẳng chân bằng máy to tướng, cắm thẳng xuống đất. Những đường ray bằng kim loại vươn ra từ 
dưới chân các căn nhà gỗ này, có vô số đường giao nhau, giống như một tấm lưới mảnh bằng 
kim loại trải trên ruộng đồng. Tấm lưới cứ vươn ra xa, cuối cùng vươn đến ngoài khu làng... đến 
khu rừng tăm tối đầy rẫy những hiểm nguụ. 


Nhìn những đường ray ấy, Trác Mộc Cường Ba cảm giác dường như mình đang đứng trước một 
đoàn tàu khổng lồ màu vàng kim, đầu tàu hướng về phía mình, thân tàu kéo dài ra vô tận. Đoàn 
tàu chạu đến Thiên quốc ấy nghiến qua cả lịch sử, đang hú lên “tu tu” chạy về phía xa xa. 
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bốn bề đều là những bạn đồng hành của nó đang chở trên mình vô 
số linh hồn muốn sang miền hạnh phúc ở thế giới bên kia. 


Tất cả những người còn lại cũng hoàn toàn bị quần thể kiến trúc trước mặt chính phục. Tuụ 
trông có vẻ hơi quái dị một chút, nhưng không thể nghi ngờ gì, chúng hết sức hùng vĩ, hoành 
tráng, và đẹp tuyệt trần. Những kiến trúc ấy trông như cánh tay lực lưỡng căng đầy nhựa sống 
của người khổng lồ, những câu cầu gỗ thì giống đình đài lầu các lúc ấn lúc hiện trên không 
trung, còn ruộng đồng và cây ăn quả thì càng chẳng khác nào ở chốn thế ngoại đào nguyên cả. 
Tất cả những điều ấu lại kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, không phân biệt đâu là chính, đâu 
là phụ. Ngôi làng kỳ diệu nàu cứ vậy mà nằm lặng lẽ bên dưới vách núi ngất ngưởng, một mình 
hưởng thụ sự vên bình tĩnh lặng của chốn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. 


Nhưng rồi mọi người lại mau chóng phát hiện ra, ngôi làng này vên tĩnh đến độ có gì đó kỳ lạ. 
Ngoài tiếng gió, tiếng nước róc rách, tiếng cây cỏ xôn xao xào xạc, thì nơi đây không còn bất cứ 
âm thanh gì khác. 


Liên sau đó, tiếng thở dài của pháp sư Á La đã đưa họ từ những tưởng tượng đẹp đẽ đến với 
vùng đất u ám của ác quỷ Tu la. 


Pháp sư Á La từ đằng xa bước trở lại, lắc đầu nói: “Không có một người sống nào.” Ông ngừng 
giâu lát, rồi lại nói: “Không có một động vật sống nào hết.” 


Tâm trạng cả bọn chùng hẳn xuống. Giờ họ mới để ú thấu, giữa những bụi cỏ thấp thoáng 
xương cốt trắng hếu; bên trong hành lang những căn nhà gỗ, dường như cũng có những bộ 
xương đang dựa vào với đủ tư thế khác nhau; phía xa xa cuối dãy nhà gỗ, cũng có khá nhiều vệt 
đen, tựa như vết cháy. Triệu Trang Sinh bước lên vài bước, đột nhiên giẫm phải một vật tròn 
lông lốc, giật bắn mình tung chân sút mạnh, cả một cái đầu lâu liền bay vút lên theo đường 
parabol. 


Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến những lời 
của người điên ở Mông Hà: “Tất cả dê, đều bị cắn chết hết cả rồi! Tất cả mọi người, đều bị cắn 
chết hết cả rồi! ” Giờ đâu khi ở trong cảnh tượng ấy, gã bỗng rùng mình ớn lạnh, sự tàn khốc 
trong câu nói ấu, không ngờ lại khiến người ta khó chấp nhận đến nhường ấy! 


Đường Mẫn thất thanh kêu lên: “Ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậu? ” 


Ngôi làng thanh bình yên tĩnh này, hóa ra lại là một ngôi làng chết, nhà cửa vẫn còn giữ nguyên 


Trang 1.658/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không suy suyến, nhưng không hề có một sinh vật sống nào. Đứng trên khu ruộng đất rộng 
mênh mông trống trải, nhìn xương trắng rải đây dưới chân, cả bọn đều lạnh toát cả người. 


“Chúng ta vào trong xem sao.” Mang trong lòng tâm trạng kính sợ cùng vô số nghi hoặc, Trác 
Mộc Cường Ba bước về phía tòa kiến trúc cao lớn màu vàng kim. 


Dồn sức đấy hai cánh cửa gỗ nặng nề ra, âm thanh “kẽo... kẹt” được không gian rộng rãi bên 
trong nhà gỗ phóng đại lên, gâu cảm giác như họ đẩy cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một 
cảnh tượng bừa bãi lộn xộn đập vào mắt lại khiến họ kinh ngạc đến bản thần người ra một lần 
nữa. 


“Đây là...” 
“Tôi biết là sẽ thế nàu mà.” 
“Không thể tin được, không thể tin được.” 


Trong nhà là một gian công xưởng khổng lồ, rộng bảy tám chục mét, vào sâu cả trăm mét, ở 
giữa dường như chỉ có một vài cột chống, một cánh cửa lớn khác chỉ có khung cửa, nối liền với 
gian xưởng phía sau. Trong công xưởng xếp bừa bãi đủ các loại máu móc vỏ gỗ, nằm nghiêng 
nằm ngửa, tất cả đều bị phá hoại nghiêm trọng, linh kiện, lò xo, giống như những món nội tạng 
bị banh khỏi ổ bụng nằm rải rác khắp nơi nhưng vẫn còn vương vấn nối liền với vỏ máu. 


Vừa nhìn thấy những thứ máy móc bị tàn phá nặng nề ấy, Trương Lập tức thì trở nên hưng 
phấn, trông thực chẳng khác nào kẻ nghèo rớt mồng tơi thình lình phát hiện ra kho báu, hai 
mắt sáng bừng, chạy đi chạy lại giữa đống máy móc vỡ bung vỡ bét, miệng không ngừng kêu 
lên: “Tuy chỉ là vỏ gỗ, nhưng hầu hết bộ phận bên trong đều làm bằng kim loại cả! Không! Là 
thép hợp kim đấy, còn nhẹ hơn thép nữa, độ giãn và độ cứng cũng hơn nhiều! ” 


“Ha ha! Lò xo gấp đây mà, hóa ra họ cũng phát minh ra thứ này rồi! ” 
“Đây là mộng và chốt... đâu là bánh răng xích... đâu là con lăn... đây là...” 
Làng người Qua Ba(2) 


Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh mỗi người một bên đi theo sau Trương Lập, tuy cũng trông 
thấu tất cả các thứ ấu, nhưng chẳng ai có vẻ hứng thú như Trương Lập cả. Triệu Trang Sinh thì 
chỉ thấu một đống những phụ tùng linh kiện chẳng biết thứ gì là thứ gì. Nhạc Dương không kìm 
được hỏi: “Những cái này dùng để làm gì nhỉ? ” Trương Lập tức thì quay ngoắt người lại chộp 
lấy Nhạc Dương, lắc mạnh nói: “Thế mà cậu cũng không nhìn ra à! ” Rồi anh ta lại ngoác miệng 
lớn tiếng nói: “Đây chính là máu móc tự động hóa đấy! Có thấu những đường ray kia không? 
Bên dưới các máy móc này đều có ngạnh, có thể chuuển động tiến lui trên những đường rau ấy, 
hoàn toàn tự động, thật là đáng kinh ngạc! Hơn nữa họ còn dùng loại máy nhiều cánh tay, lắp 
lên các cánh tay máy khác nhau, cỗ máy sẽ có những công năng hoàn toàn khác nhaul Cái này 
để cày ruộng, để cấy mạ, đây là để thu hoạch, để đập lúa, cái kia để chặt cây, chắc là còn có loại 
đập đá nữa, nhưng đây không có, chắc là không ở trong nhà này, kia là để cắt kim loại, đâ là... 
để để nhặt trứng à? ” 


Nhìn những cánh tay máy đã hoàn toàn bị phá hoại, mà Trương Lập vẫn có thể nói vèo vèo 
công năng. Càng nhìn lại càng thấy kỳ diệu, càng nhìn càng thấy khâm phục trí tuệ của người 


Trang 1.659/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xưa, cuối cùng anh chàng cười ngây ngốc nói: “Tôi biết là vậy mà.” Anh huúch huúch Nhạc 
Dương, rồi lại thúc vào người Triệu Trang Sinh một cái, nói: “Các cậu biết không, ngay từ lúc 
vừa nhìn thấu những dãy nhà gỗ này, là tôi đã tự nhủ, cái làng này, hoàn toàn có thể coi như 
một công xưởng lớn, những dãy nhà gỗ sắp xếp như những dây chuyển sản xuất, từ thu thập 
nguyên liệu, tuyển lựa, đến gia công thô, gia công tinh, cuối cùng thì được lắp ráp thành hình, 
ha ha, thật là hoàn mi! ” 


Triệu Trang Sinh kiểm tra những máy móc đã nát bươm ấy rồi nói: “Hình như không có thiết bị 
điện thì phải, những thứ này hoạt động như thế nào nhỉ? ” Trương Lập đập mạnh lên cánh tau 
Triệu Trang Sinh một cái, lớn tiếng nói: “Đây chính là chỗ giỏi nhất của người xưa đấy! Họ dùng 
nguyên lý đơn giản nhất, các linh kiện đơn giản nhất, vậu mà có thể lắp ráp lại thành những cỗ 
máy tự động hóa cao độ thế này! Hỏi nhỏ các cậu có bao giờ chơi thứ nào giống thế chưa, 
chúng có đủ các hình dáng, trên lưng có một dây cót, vặn vài vòng, liền có thể tự động đi qua đi 
lại, có thứ còn kèm theo tiếng nhạc rất hay nữal Còn cả đồng hồ lên dây cót, vặn một vòng thì 
có thể chạy cả một ngà... những máu móc này, chính là dùng nguyên lý ấy, có lò xo dâu cót, 
bánh răng, mộng và chốt, cộng với sự dẻo dai của hợp kim, có thể tạo ra năng lượng rất lớn cho 
cỗ máy, hoàn toàn là sự chuyển hóa giữa cơ năng và cơ năng. Bên trong chúng dường như còn 
có thiết bị tự động, khi động năng không đủ, chúng sẽ tự động trở lại chỗ này, ở đâu chắc chắn 
là có chỗ để lên dâu cót cho chúng, à... hoặc là ở trong nữa, những thứ máy móc này, trông như 
dùng để làm chướng ngại vật ấu...” 


“K lạ thật, nếu nếu kỹ thuật cơ khí đã phát triển thế này, tại sao còn phải làm vỏ gỗ nhỉ? ” Câu 
hỏi của Nhạc Dương, lập tức khiến Trương Lập tắc tị. 


Mấy người hội Sean và đội trưởng Hồ Dương thì đi sang phía bên kia công xưởng. Ở đây có một 
khúc xương động vật khổng lồ đặt nằm trên chiếc bàn lớn trông như một thứ tiêu bản, bên cạnh 
còn một đống đồ trông nhăn nheo như vải buồm. Sean nhìn khúc xương thở dài cảm khái: 
“Đúng là vĩ đại thật! ” 


Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Cái gì đấy? ” 
Sean đáp: “Khúc khấu đuôi của một loài động vật nào đó.” 


“Khấu đuôi! ” Giọng đội trưởng Hồ Dương nghe lạc cả đi. Cái thứ cao hơn hai mét, dài hơn 
chục mét ấu, không ngờ lại chỉ là một khúc khấu đuôi! Vậy thì... vậy thì con vật ấu, lúc còn sống 
rốt cuộc là to đến chừng nào? 


^ ? 


“Ùm. Là một loài sinh vật biển hoặc lưỡng thê.” Sean bước tới cảm vật thể trông như vải buồm 
lên, khi ấu mới nhận ra độ dày của nó hơn xa anh ta nghĩ, bèn “a ha” lên một tiếng, lần tay ra 
tìm chỗ mép, hóa ra lại dàu đến cả chục phân. Anh ta bèn gắng sức nhấc lên, thử cảm giác ở 
tay, rồi lại đưa mắt nhìn các thứ công cụ xung quanh, đoạn nói: “Nếu tôi đoán không lầm, đây 
chính là nguyên liệu chế tác ra con thuyền hình rắn chúng ta ngồi tới đây.” 


“Thật không? ” Lữ Cánh Nam hỏi. “Vỏ ngoài thuyền rắn đâu có dày đến vậy? ” 


Sean đáp: “Chắc chắn là họ đã dùng công nghệ đặc biệt gì đấy để khử lớp chất hữu cơ tích tụ 
trên tấm da này, rồi lại gia công chà xát, mới hình thành được lớp vỏ ngoài vô cùng bền chắc 
ấu.” Nghĩ ngợi giây lát, anh ta lại ngạc nhiên thốt lên: “Muốn bắt được sinh vật to lớn như thế để 
chế tạo thuyền, phải cần đến những vũ khí và công nghệ cực kỳ tiên tiến mới được đói ” Nói 


Trang 1.660/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xong, Sean lại lấy ra một con dao găm, đâm mạnh xuống miếng da, kết quả giống như đâm vào 
một quả bóng cao su cứng, lớp da lõm xuống dưới, nhưng ấn dao xuống mãi cũng chăng thấu 
rách. Cuối cùng Sean chán nản nói: “Khó hơn bắt cá voi nhiều lắm! ” 


Trác Mộc Cường Ba theo pháp sư Á La, Mẫn Mẫn đi theo Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang đi sau 
cùng, bốn người họ lại đi theo một hướng khác, theo dấu những khúc xương trắng nằm rải rác 
dưới đất, rẽ ngoặt đi về phía bức tường của công xưởng lớn. Ở đây có một cái thang gỗ, trông có 
vẻ vẫn dùng được. Đi theo bậc thang là có thể lên tầng hai, họ bước qua cửa gian phòng gần 
nhất, suụ đoán dựa vào vài thứ đồ trang sức bày biện và quần áo, càng thêm khẳng định rằng 
đây chính là một ngôi làng của người Qua Ba. 


Trong phòng có một bộ xương khô, thoạt trông đã rõ là xương của nữ giới, đang quò cuộn người 
dưới đất; trong lòng ôm chặt một bộ xương trẻ con. Ở mé xa bên ngoài cửa số có một bộ xương 
nằm rạp, cánh tau vươn thẳng vẻ phía trước, hiển nhiên là sau khi ngã xuống vẫn còn bò thêm 
một đoạn nữa. Pháp sư Á La phân tích: “Ngôi làng nàu bên ngoài có tường đá cắm chông, lưng 
dựa vào vách núi, trên đầu lại có loài thực vật dạng như sương mù che phủ, có thể nói là địa thế 
vô cùng thuận lợi, các loài chim thú lớn căn bản không thể xông vào được. Còn nữa, nhìn mức 
độ mục rữa của xương cốt và quần áo, có thể khẳng định người ở đây ít nhất cũng chết được ba 
bốn năm rồi, vậu mà vẫn giữ được nguyên vẹn trạng thái lúc trước khi chết. Cũng có nghĩa là, 
trong ba bốn năm nay, ngoài thực vật ra, không có sinh vật nào đến đây cả.” 


Ba Tang cũng nói: “Nhìn vị trí của các bộ xương, có thể thấu những người này đều đang hoảng 
loạn chạy trốn, mọi người tỏa ra các hướng khác nhau để đào vong, nhưng hung thủ đã chặn hết 
mọi ngả đường, không buông tha cho bất cứ ai. Dù là đàn ông đàn bà người già hay trẻ nhỏ, 
thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng không thể thoát chết. Họ... họ đã bị tàn sát hàng loạt.” 


Nói tới đây trong lòng anh ta chợt dâng lên một nỗi sợ, tựa hồ vừa nắm bắt được gì đó, dường 
như chính anh ta và đồng đội cũng từng gặp phải cuộc tàn sát thảm khốc đó rồi! 


Pháp sư Á La gật đầu: “Đúng thế, những người ở đâu, có lẽ đã chết trong một trận tàn sát lúc 
đêm khuya, trong các căn nhà phía trước vẫn còn mấy cái xác đang trong tư thế say ngủ.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đồ đạc, chum vại, nông cụ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có 
tài sản nào bị cướp đi, đến cả bàn ghế bị hất đổ cũng chỉ là do người chạy trốn va đập phải thôi. 
Nhưng các thứ máy móc thì lại bị phá hoại một cách hoàn toàn triệt để, cả người và súc vật cũng 
không một ai sống sót, đây rốt cuộc là...” 


Mẫn Mẫn nói: “Liệu có phải những thứ kia đã giết chết người trong làng không? ” Cô ngấng đầu 
nhìn làn sương mù. 


Pháp sư Á La lắc đầu: “Không phải, tôi đã nói rồi, đâu là nơi được người xưa lựa chọn rất kỹ 
lưỡng, vừa bên bờ nước lại dựa lưng vào núi, có thể nói đã chiếm được địa lợi ở chốn rừng 
nguyên thủy này, còn khoảng trời bị loài thực vật như sương mù che phủ kia, lại có tác dụng 
ngăn cản sự tấn công của các loài chim dữ trên không trung. Nếu những người ở đây bị loại thực 
vật lơ lửng đó giết hại, thì không thể nào gây ra hiện tượng tất cả mọi người đều hoảng sợ chạu 
trốn trên quy mô lớn như thế được, đồng thời nó cũng không thể khiến người ta chết ngay lập 
tức. Nói không chừng, loài thực vật phun sương mù ấy chính là biện pháp người dân ở đây dùng 
để ngăn cản các loài động vật ngoại lai. Vả lại, mọi người có thấy xác lũ dê trong hàng rào kia 
không? Trước lúc chết chúng không hề kinh hoảng chạy loạn ởđi tứ phía, mà bị dồn vào một 


Trang 1.661⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vòng quây nhỏ, xác chết chất đống lên nhau, đây là phương pháp tàn sát điển hình nhất. Còn 
tại sao mọi người lại hoảng loạn chạy trốn, tôi nghĩ là vì bọn hung thủ đến tàn sát không thể trao 
đổi một cách hiệu quả với người ở đâu, vì vậy hung thủ không dồn người dân trong làng vào một 
chỗ, mà dùng biện pháp sét đánh không kịp bưng tai giết sạch hết tất cả mọi người.” 


Trác Mộc Cường Ba dường như đã nghe ra được điều gì đó trong lời pháp sư Á La, kinh ngạc 
thốt lên: “Hành vi động vật? ” 


Ba Tang đáp ngay: “Đúng vậy. Trên xương cốt còn dấu vết cắn và cào xé, xem ra hung thủ sở 
hữu móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, nhìn vị trí của những cái xác chết trong lúc chạy trốn kia, 
có thể thấu hung thủ còn có tốc độ đáng sợ và thân thủ rất nhanh nhẹn nữa. Chỉ trong một lần 
mà bao vây tàn sát ngần ấu người, không buông tha một ai, tôi nghĩ chắc chắn bọn hung thủ nàu 
chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, hơn nữa còn rất giỏi tác chiến tập thể nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại hỏi Mẫn Mẫn: “Còn nhớ những lời người điên ở Mông Hà 
ấu nói không? ” 


Mẫn Mẫn nói: “ÁI Lẽ nào là...” Cô nhớ lại suy luận mà họ từng đưa ra, những sinh vật từng tấn 
công Ba Tang, những sinh vật đã tàn sát cả ngôi làng của người Qua Ba, rất có thể chính là lũ 
sói Khả Khả Tây Lý có trí tuệ tương đương với con người, hoặc giả phải nên nói là lũ sói của 
Shangri-la thì chính xác hơn. 


Mọi người lại đưa mắt nhìn Ba Tang, dò xem cảnh tượng trước mắt có thể khơi gợi cho anh ta 
nhớ lại điều gì đó không. Nhưng Ba Tang vẫn hờ hững nhìn đống xương trắng chất đầy trước 
mắt, gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, rõ ràng là cảnh tượng này vẫn chưa đủ để 
kích thích lại những hồi ức đã bị vùi sâu. 


Mẫn Mẫn nói: “Nếu nói là cả ngôi làng bị tàn sát hết, vậy thì người điên đó làm sao thoát ra 
được nhỉ? Còn nữa, những hung thủ còn đông hơn cả người làng ấy từ đâu đến? Làm sao chúng 
có thể băng qua khu rừng tăm tối kia để đến được đây? Tại sao lại đột nhiên tàn sát cả một ngôi 
làng? Sau khi giết hết mọi người, chúng đã đi đâu rồi? ” 


Mẫn Mẫn đưa ra một loạt câu hỏi, khiến mọi người đều cảm thấy khó có thể trả lời. Trước mắt 
bọn họ cũng mới chỉ nêu suy đoán, tất cả đều không có đầu mối gì cả. 


“Ủa? Đây là? ” Chỉ nghe tiếng “xoảng xoảng xoảng” vang lên, pháp sư Á La kéo một sợi xích 
sắt to tướng dưới giường ra, cúi người quan sát, thấy một đầu xích sắt không phải buộc vào chân 
giường, mà gắn chặt với câu cột chống đỡ toàn bộ căn nhà, còn vòng sắt to bằng ngón tay út 
ông đang cảm, dường như đã bị một sức mạnh rất lớn giật bung cả ra. Pháp sư Á La ngạc nhiên 
nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: “Kỳ lạ thật đấu.” 


Trác Mộc Cường Ba cũng chăm chú nhìn sợi xích sắt ấu, sắc mặt rất nghiêm túc: “Đúng là kỳ lạ 
thật.” 


Mẫn Mẫn nói: “Sống chung với sói! Lẽ ra phải nghĩ ra từ trước rồi mới phải, hai người, tại sao lại 
cảm thấy kỳ lạ vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba kéo tay cô nói: “Không nên có xích sắt.” 


Mãn Mẫn thắc mắc: “Nhưng mà, em nhớ là lũ chó lớn ở quê, chẳng phải đều dùng xích sắt xích 


Trang 1.662/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại đấu sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Mẫn Mẫn à, người Qua Ba sống chung với sói tuyệt đối không như 
em tưởng tượng đâu. Người dưới quê xích chó lại, là để để phòng người lạ bị chúng cắn; còn ở 
những khu vực chăn thả ít người lui tới, người Tạng không bao giờ dùng xích sắt xích chó của 
mình lại đâu. ” 


Mẫn Mẫn dường như đã hiểu, gật đầu nói: “Vì sợ hạn chế khả năng tự do hoạt động của chúng, 
khiến chúng không thể đuổi bắt trộm và dã thú phải không? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Quan trọng hơn là, người Tạng coi lũ chó như là một thành viên của 
gia đình, chẳng ai lại móc lên cổ người nhà mình một cái vòng, rồi lấu xích xích lại cả. Huống hồ 
đây lại là người Qua Ba sống chung với sói, tương truyền rằng, quan hệ của họ với sói, dường 
như còn thân thiết hơn cả với người nhà ấy chứ.” 


Mẫn Mẫn nhìn sợi xích to tướng dưới đất, nói: “Vậy thì sợi xích nàu... đúng là kỳ lạ thật đấuy..., à, 
anh bảo, liệu có lẽ nào là bọn chúng... ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, trước khi có chứng cứ xác thực, gã không muốn dễ dàng đưa ra kết 
luận. Gã bèn chuyển chủ đề khác: “Không biết, xem ra ở đây còn ẩn giấu nhiều bí mật lắm, sợ 
rằng chúng ta phải nghỉ lại đây rồi. Vậy đi, Ba Tang, anh đi gọi Sean nữa, hai người và Trương 
Lập, Triệu Trang Sinh đi chôn hết những bộ xương này đi, sau đó anh bảo với đội trưởng Hồ 
Dương, để anh ấu cùng với Cánh Nam và Nhạc Dương tìm kiếm bên ngoài, chúng tôi sẽ lục soát 
bên trong, xem xem có còn đầu mối nào khác nữa không.” 


Tầng dưới ngoài khu công xưởng lớn ra thì là chuồng gia súc được quây rào, tảng hai tầng ba lần 
lượt có phòng khách, phòng ngủ, phòng quản gia, kho, những rường cột, mái hiên, bậu cửa đều 
vẽ hoặc điêu khắc những hình vẽ hết sức tính xảo đẹp đế, cầu thang lên xuống đều dùng 
nguyên một khối gỗ đẽo hình răng cưa tạo thành. Chỉ có máy móc là bị phá hủy, còn đâu đa 
phần các đồ bày biện trong nhà của cư dân, các chum vại đều còn nguyên vẹn không hề suụ 
suuển, thoạt nhìn chẳng hề giống như đã xảy ra một trận tàn sát. Nhưng cũng chính vì nguyên 
nhân đó, tất thảy mọi thứ ở đâu ngược lại đều trở nên càng thêm kỳ dị và bí ẩn. Một điều nữa 
khiến Trác Mộc Cường Ba càng lấu làm khó hiểu là, mỗi gian phòng đều có xích sắt, đồng thời 
mỗi sợi xích sắt đều bị giật bung ra, nhưng lại không hề phát hiện ra bộ xương chó sói hoặc chó 
ngao nào. Cuối cùng, họ cũng tìm được chút đầu mối còn sót lại trong một gian phòng lớn đã bị 
cháy ở tảng hai. Chỗ đó hóa ra là một đàn tế, tầng dưới là phòng họp, tầng trên còn có các tư 
liệu văn bản. Lúc trông thấu những hàng chữ Tạng cổ viết trên da dê, bọn Trác Mộc Cường Ba 
thảy đều vô cùng kích động. Tuy rằng đa phần đều đã bị thiêu hủy, nhưng dù sao cũng là những 
ghi chép lịch sử, đối với một nền văn minh, đây có thể coi là những tư liệu quan trọng nhất rồi. 


Hầu hết các cuộn văn bản đều dùng vàng bạc lỏng viết lên da dê, ngoài ra cũng có những quyển 
trục giống với quyển trục Cổ Cách, được viết trên da sói. 


Pháp sư Á La đọc thật kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê 
ấy. Những cuộn da dê gần như là nhật ký của làng, đã được ghi chép liên tục từ một nghìn năm 
trước cho đến bây giờ. 


Ngôi làng này, không ngờ cũng được gọi là thôn Công Bố, có điều về sau đã đổi sang tên khác, 
cả pháp sư Á La cũng không thể dịch được một cách chính xác, hình như mang máng có nghĩa 


Trang 1.663/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là “cuối cùng”; người ở đâu sử dụng phương pháp ghi năm theo kiểu “hỏa không hải 2”, sau khi 
xem qua, pháp sư Á La nói, cách ghi năm này hơi khác với cách ghi năm theo kiểu “hỏa không 
hải” mà biết, có điều tính toán sơ qua, thì có lẽ là bắt đầu từ năm Lãng Đạt Mã cấm Phật. Trong 
các bản ghi chép không thấy viết về nguyên nhân họ đến Shangri-la, chỉ loáng thoáng nhắc đến, 
viết rằng các vị trí giả quyết định từ bỏ, lần theo dấu vết tiền nhân để lại tìm đến Shangri-la... 
còn những gò Mã Ni chất trên mu bàn chân người khổng lồ thì hóa ra đã có từ trước khi họ đến 
đâu, là nơi tế bái của những người đến đây từ trước trước nữa, sớm nhất có thể truụ ngược lại từ 
khoảng ba nghìn năm trước. Hắn là người dân ở đây có thể đọc hiểu được cách ghi năm của 
Tượng Hùng cổ. Những người dân trong làng này đều tự nguyện ở lại, họ sẽ đời đời canh giữ 
tầng đầu tiên của thánh địa Shangri-la, đồng thời chuẩn bị nghênh tiếp những vị dũng sĩ đến sau; 
còn rất nhiều người Qua Ba khác đã cùng họ tiến vào đây thì tiếp tục tiến lên trên, cuối cùng ở 
lại tầng bình đài thứ ba. Người dân thôn Công Bố từ bấy giờ vẫn canh giữ và bảo vệ thôn làng và 
con đường duy nhất thông lên tầng bình đài phía trên. Những dòng ghi chép cuối cùng kết thúc 
vào khoảng bốn năm về trước... 


Trong các quyển da dê đa phần đều chép lại những sự kiện quan trọng như tế lễ, thiên tai, hoặc 
thần tích hiển linh... Trong đó có mấy điểm thu hút sự chú ý của pháp sư Á La. Vào năm này 
năm này, người bộ tộc... từ thang trời đi xuống, mượn đi bao nhiêu lương thực; năm nào năm 
nào... người bộ tộc... đến tuyên bố tin tức..., vua nước... mở ra... vào... năm..., trong làng đã 
phái đi bao nhiêu sứ giả đến thánh đàn Shangri-la tham gia nghi thức trọng đại ấu, rồi có bao 
nhiêu người trở về vào lúc nào... 


Dựa trên những thông tin đó, họ biết được, Shangri-la nàu không chỉ có một ngôi làng. Ở tầng 
bình đài thứ hai, thứ ba, còn có những dân tộc cổ xưa hơn nữa tồn tại, đồng thời đã hình thành 
nên cả một vương quốc, mà có thể là không chỉ có một vương quốc. Cũng có nghĩa là, vương 
quốc Shangri-la mà thế gian vẫn đồn đại, thực sự có tồn tại. 


Thang trời đứt gãu 


Sau đó, từ những ghi chép để lại, họ đã tìm được nguyên nhân tại sao ngôi làng này có thể bình 
vên vô sự suốt hơn một nghìn năm. Thì ra, ngôi làng này nằm đơn độc ở tầng thứ nhất, ẩm ướt 
oi bức, hơn nữa các loài quái thú, sâu bọ rất nhiều, cực kỳ bất lợi cho con người sinh sống; chẳng 
những vậu, con đường dẫn lên các thôn làng ở tảng thứ hai cũng đầy rẫu hiểm nguy, nếu đi một 
mình thì căn bản không thể nào băng rừng đến được khu có con người cư trú ở tầng thứ hai 
được; các dũng sĩ cũng phải đi mất ba tháng mới đến được ngôi làng gần nhất, một chuyến đi về 
như thế, ít ra cũng phải tử thương mất quá nửa. Ngoài ra, có rất nhiều nội dung ghi chép trong 
đó hết sức giống trong cuốn Ninh Mã cổ kinh của nhà Trác Mộc Cường Ba, chẳng hạn như quái 
thú cao bằng ba tầng lâu bắt đầu lũ lượt xuất hiện trong hành trình của dũng sĩ... 


Vì các cuộn da chỉ ghi chép những chuyện lớn, có khi mấy năm liền không có sự kiện gì đáng 
ghi, lại còn rất nhiều cuộn đã bị thiêu hủy, pháp sư Á La và Đường Mẫn lập tức bắt tau vào việc, 
dựa theo trình tự thời gian phân loại các cuộn da còn lại quét vào máy tính. Trác Mộc Cường Ba 
thì để ú đến các thông tin liên quan tới “thang trời”. Dựa theo các ghi chép trên cuộn da, vách 
núi ở tầng dưới cùng này vốn là không thể vượt qua được, sau khi vô số dũng sĩ phải trả giá bằng 
cả tính mạng, con đường thông lên tầng bình đài thứ hai mới được phát hiện. Về sau, được một 
vị trưởng lão trí tuệ sâu dày chỉ dẫn, các vị dũng sĩ đã chôn hạt giống vào các khe hở trên vách 
đá, cuối cùng đã hình thành nên thang trời. Theo như mô tả trên cuộn da, thông đạo nàu dường 


Trang 1.664/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như hơi giống loại giỏ treo thả lên thả xuống. 


Trác Mộc Cường Ba gọi cho đội trưởng Hồ Dương, hỏi xem dưới chân vách đá có gì đặc biệt 
không. Đội trưởng Hồ Dương trả lời, ở chỗ tất cả các dãy nhà gỗ tụ về có một bánh xe nước 
khổng lồ, không chỉ dẫn nước tưới tiêu cho đồng ruộng ở đâu, mà dường như còn cung cấp động 
lực cho thứ gì đó nữa, chỉ là trục xoay được chôn sâu dưới lòng đất, không biết là thông đến tận 
đâu. Còn những thứ kiểu như thang trời hay giỏ treo gì đó thì vẫn chưa phát hiện ra. Lát sau, Lữ 
Cánh Nam nói: “Anh Cường Ba, chúng tôi phát hiện ra một số thứ, không biết có dính dáng gì 
đến thang trời không, anh lại đâu xem đi.” 


Trác Mộc Cường Ba vội tới chỗ vách núi, giờ mới phát hiện, mảng vách núi nàu không đơn giản 
chỉ là màu đỏ, mà do vô số màu sắc kỳ dị chắp ghép lại, chủ yếu là ba màu đỏ, tím, xanh lam. 
Hình dáng vách đá cũng không đơn giản chỉ là hình chóp nón, ít nhất là phần đáy còn hơi lõm 
vào trong, giống như một giọt nước đỏ sắp nhỏ xuống khảẩm vào vách đá màu xám. Xung quanh 
rải rác rất nhiều đá và cuội núi lửa. 


Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào thiết bị vừa lắp ráp xong xuôi, nói: “Chúng ta suy đoán chính xác 
đấy, nơi đây luôn có núi lửa phun trào, dung nham đông cứng tạo thành vách đá nàu còn chưa 
đến hai vạn năm tuổi.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nếu nói ở đây luôn có núi lửa phun trào, chỗ này lại ở giữa đường ởi 
của dung nham núi lửa, vậy tại sao những người Qua Ba ấy còn xây nhà gỗ? Không sợ tự chuốc 
họa vào thân sao? ” 


Đội trưởng Hồ Dương vân vê bộ râu xổm xoàm, cười cười nói: “Đây chính là đặc điểm của núi 
lửa nơi nàu, không phải phun trào theo kiểu bộc phát bùng lên, mà chảy chảm chậm xuống như 
dòng suối vậy, đến nơi này thì đã ngừng lại rồi. Rõ ràng những người Qua Ba ấy đã quan trắc cả 
ba tầng bình đài, cho rằng lần núi lửa phun trào sau, dung nham chỉ có thể chảy được đến đây 
thôi, cộng với một số điều kiện địa lú khác nữa, nên mới chọn đây làm chỗ đặt chân. Không biết 
cậu có nghe thấy tiếng sóng không, tôi nghĩ, nơi nàu đã rất gần một đầu mút của khe nứt 
Shangri-la rồi. Khoảng cách từ ngôi làng này ra đến biển rất ngắn, còn con sông kia thì rộng 
như vậy, có thể hạ thủy những con thuyền rất lớn, trong làng chắc chắn là có những chỗ để chế 
tạo thuyền, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Ý anh là, nếu dung nham chảy qua đâu, toàn bộ người trong làng có 
thể nhanh chóng sơ tán ra biển? ” 


“Đúng vậy, ” đội trưởng Hồ Dương gật đầu. “Lúc dòng dung nham nóng chảy chảy qua, còn nơi 
nào an toàn hơn ngoài biển nữa đâu? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước, liền trông thấy Lữ Cánh Nam đang 
đứng trước một đống thực vật dây leo tỉ mỉ quan sát, nhưng không thấy Nhạc Dương đâu. Đội 
trưởng Hồ Dương nói, anh và Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương chia nhau tìm theo ba hướng, anh đi 
giữa, nên nghe thấy tiếng Lữ Cánh Nam gọi liền chạy đến trước. Chỉ thấy những dây leo ấy đều 
to như cánh tay trẻ con, chất lên thành đống như núi bên dưới vách đá. Ngắng đầu nhìn lên, 
trên vách đá màu đỏ vẫn còn bám lại một phần dây leo, mọc thành từng đoạn từng đoạn một, 
chỉ có điều đã không còn liền mạch, cách nhau ít cũng phải cỡ mấy trăm mét. Các dây leo rơi 
xuống mặt đất không chết, mà vẫn có cành lá mọc ra từ thân chính. Lữ Cánh Nam cầm một 
đoạn dây leo lên, Trác Mộc Cường Ba nhận thấy, giữa hai thân chính to như cánh tay trẻ con, 


Trang 1.665/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không ngờ còn có vô số nhánh nhỏ vươn ra quấn chặt lại với nhau, khiến chúng giống như một 
cái thang dây vậy. Lữ Cánh Nam nói: “Xem ra, đây chính là thang trời rồi.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Sáng tạo cực kù thông minh. Xem ra sức sống của những dây leo 
này rất mãnh liệt, chúng có thể mọc rễ trong các khe nứt trên vách đá, rồi cứ thế sinh tổn, mỗi 
lúc một lớn dần lên. Cho dù những dây leo già có chết đi, thì cành lá mới cũng sẽ xuôi theo 
hướng ởi của những dây leo cũ mà tiếp tục sinh trưởng, đảm bảo cho thang trời này vĩnh viễn 
không bao giờ bị đứt lìa. ” 


Lữ Cánh Nam quan sát một đầu thang dâu, nhìn vết cắt nói: “Có vẻ như bị cố ý phá hoại, dường 
như là để cắt đứt tất cả đường chạy trốn của người trong làng, hoặc có lẽ là vì muốn ngăn cản 
những người khác đến cứu viện.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những đoạn dây leo dài không quá chục mét còn sót lại trên vách đá, 
lắm bẩm: “Xem ra, chúng ta đành phải tự leo lên trên đó rồi. Vách đá nàu cũng lớn thật đấy nhỉ! 


` 


“Cũng còn đỡ.” Lữ Cánh Nam nhìn vách núi cao ngất như muốn chọc xuyên mây, điểm đạm 
nói. Vách đá trước mặt họ do dung nham chất chồng tạo nên, độ dốc có lẽ phải đến khoảng 
tám mươi tám lăm độ, nhưng so với những vách đá vát ngược vào bên trong thì còn đỡ hơn rất 
nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà người xưa đã chọn nơi đây làm con đường duy nhất thông lên tầng 
bình đài thứ hai. Nhưng vách đá này dù sao cũng cao gần hoặc thậm chí là hơn hai nghìn mét, 
bên trên có rất ít mố và khe hở, sợ rằng chỉ có lũ sơn dương mới đứng vững được. Trong lòng 
Trác Mộc Cường Ba không lạc quan được như Lữ Cánh Nam. 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: “Ưm, xem ra mấy ngày tới chúng ta đều phải qua đêm trên 
vách đá lớn này rồi, chắc phải mất ba ngày mới lên được đến nơi mất.” 


“Không cần lâu thế đâu, ” Lữ Cánh Nam tự tin nói. “Mọi người ở trong làng nghỉ ngơi đầu đủ, 
lấy lại tinh thần. Chúng ta sẽ quan sát kỹ đường ởi lên, chỉ cần nghỉ lại trên vách đá một đêm 
thôi. Tuy thang trời đã bị phá hoại, nhưng dù sao cũng vẫn còn lại cho chúng ta mười mấy đoạn 
dây leo, ít nhất cũng có mấy trăm mét không cần tốn sức quá. Đoạn phải leo trèo thực tế chỉ 
khoảng một nghìn ba đến một nghìn bốn trăm mét gì đấy thôi. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Trở về bàn bạc với mọi người đã, xem có tìm được thông tin nào hữu 
ích trong đống cuộn da dê ấy không.” Kế đó, gã liên lạc với Nhạc Dương hỏi xem có phát hiện 
gì không. 


Nhạc Dương trả lời: “Cường Ba thiếu gia, tôi thấy một số thiết bị máy móc. Mọi người lại đâu 
xem đi.” 


Ba người đi về phía Nhạc Dương, dọc đường có nhìn thấy bánh xe nước khổng lỗ mà đội trưởng 
Hồ Dương nhắc đến lúc nãy. Bánh xe nước ấy quả nhiên hết sức to lớn, trông như một cái bánh 
xe đu quav, chỉ có điều giờ đã nằm vật ra đất, gãy lìa thành mấy mảnh. Dòng nước bên cạnh vẫn 
đang tuôn ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất xung quanh rung lên bần bật. Ba người bọn Trác 
Mộc Cường Ba bịt chặt tai, nhanh chóng đi qua. 


Chỗ Nhạc Dương phát hiện cách dòng nước không xa lắm, nhưng tương đối khuất nẻo, ẩn giữa 
rừng trúc bên dưới vách đá. Phải gạt bớt trúc sang hai bên mới phát hiện ra bên trong có một 


Trang 1.666/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khe nứt, phía trên rừng trúc, phần bên ngoài khe nứt này đã khép miệng, có điều bên trong lại 
tối om om, dường như cứ vươn lên trên mãi. 


Thấy ba người bọn Trác Mộc Cường Ba đến, Nhạc Dương nói luôn kết quả quan trắc của mình: 
“Vách đá chỗ này rất trơn trượt ẩm ướt, có vẻ như là một dòng suối khác nữa. Có điều không 
biết bị cạn rồi hay bên trên bị người ta chặn. Bên trong có mấy thứ máy móc, nhưng cũng bị 
phá hoại cả rồi.” Tới đây, thấy mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đã ởi vào trong, anh lại vội 
vàng tiếp lời: “Cẩn thận, trơn lắm đấy.” 


Nhìn những giá gỗ vứt bừa bãi, đội trưởng Hồ Dương nói: “Xem ra, sau khi lên được tầng bình 
đài thứ hai, người Qua Ba đã lợi dụng thông đạo thiên nhiên hình thành do dòng suối chảy trong 
núi để lắp thang máy lên xuống ở chỗ này, rồi lại lợi dụng sức chảy của một dòng suối khác làm 
động lực cho bánh xe nước đưa khoang chở người lên. Đúng là thông minh thật.” 


Lữ Cánh Nam thì chăm chú quan sát những giá gỗ bị hơi nước ăn mòn đến chẳng còn hình dạng 
gì, nói: “Xem ra khi tàn sát dân làng năm đó, hung thủ đã bít chặt mọi đường thoát, nguyên một 
ngôi làng, không có bất cứ hụ vọng sống sót nào cả. ” 


Vách đá ướt sũng trơn bóng không thể leo trèo, Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, bọn họ chỉ có thể 
dựa vào sức mình mà thôi. Chỉ có điều, gã cũng lấy làm kỳ quái, nếu theo suy đoán của họ, thì là 
một loại sinh vật giống như sói đã gây ra tất cả những chuyện này, rốt cuộc chúng đã làm như 
thế nào? Tại sao chúng lại làm như vậy? ” 


Bận rộn gần nửa ngày, mấy người bọn Ba Tang mới xử lý ổn thỏa xương cốt của dân làng, ở đầu 
thôn đã có thêm vô số ngôi mộ mới. Sau đó Trương Lập lại đi nghiên cứu cái bánh xe nước mà 
đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra, và nhận định chiếc tuốc bin nước to như bánh xe đu quay ấu 
chính là ngọn nguồn của tất cả động năng trong ngôi làng này, nó nằm ở chỗ giao nhau của tất 
cả các dãy nhà gỗ, trực tiếp chuyển hóa thế năng của dòng nước đổ từ độ cao hơn hai nghìn 
mét xuống thành các loại động năng khác nhau. 


Trương Lập kết luận, những máy móc thiết kế tỉnh vi nàu chắc chắn phải được mô tả bằng văn 
tự. Rốt cuộc, với sự giúp đỡ của pháp sư Á La, anh cũng tìm được phần ghi chép về cách chế 
tạo cạm bẫu máy móc trong những cuộn da ghi lại các chuyện lớn của thôn làng. Những cạm 
bẫy được mô tả khiến Trương Lập xem mà trán ướt đẫm mồ hôi. Anh đồng thời cũng nhận ra, 
họ may mắn đến nhường nào khi có thể bình an đến được ngôi làng này. Nếu những cạm bẫy ở 
rừng giáo sắt bên ngoài làng đều được khởi động, bọn họ nhất định không thể vào được đến đâu 
mà không tổn thất chút gì. Nhưng, từ đâu pháp sư Á La lại nghĩ ra một chuyện khác, đó là, 
những sinh vật đến tàn sát dân làng, ngay cả các cạm bẫy đáng sợ như thế cũng bị chúng phá 
hủy không còn gì, vậy chẳng phải còn đáng sợ hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều lần hay saol 


Nghiên cứu sâu hơn nữa, Trương Lập và pháp sư Á La cùng phát hiện ra rằng, trong những 
cuộn da này dường như có ẩn chứa bí mật. Những người sống trong làng dường như đã tham gia 
nghiên cứu một thứ gì đó, mỗi lần nhắc đến chuyện này, họ đều hết sức kín đáo, chỉ loáng 
thoáng một hai lời, nhưng lại ít nhiều ấn chứa vẻ kiêu ngạo. Cả quá trình nghiên cứu kéo dài 
đến năm sáu đời, trải qua gần một trăm năm thời gian. Chắp nối những mầu thông tin của các 
đời chép lại với nhau, thì thứ đó có vỏ ngoài hết sức cứng rắn, có thể độc lập hành động, không 
bị gò bó bởi đường ray, tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn nữa lại vô cùng linh hoạt, có thể đến 
những nơi máu móc bình thường không thể tới được, chuyên chở những vũ khí dạng ném có thể 


Trang 1.667/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tấn công từ cự ly xa, dường như còn có thể tự động khóa mục tiêu. Ngoài ra, nguồn năng lượng 
của loại máy này có vẻ đến từ sinh vật sống nào đó. Phần được mô tả nhiều nhất, chính là việc 
tìm kiếm trái tim cho cỗ máy đó, đây có vẻ như cũng là phần mà người sống trong ngôi làng nàu 
chịu trách nhiệm. Còn những bộ phận khác của cỗ máy, có lẽ là do những người Qua Ba ở tầng 
cao nhất nghiên cứu. Cuối cùng, dân làng đã tìm được một loại sinh vật “có sáu chân, đầu hình 
bán bầu dục, có thể bò rất nhanh” ở tảng bình đài thứ hai làm hạch tâm cho loại máu móc ấy. 
Người dân làng Công Bố đã không khỏi đắc ý khi viết “đây là kỹ thuật phòng ngự hoàn toàn 
mới, một thành tựu to lớn tập trung cả thuật chế tạo cơ quan, thuật nuôi trùng độc và huấn 
luyện sinh vật, ” - có kỹ thuật này, thần miếu sẽ được an toàn gấp bội. 


Điều khó tin nhất là, trong một trăm năm đầu tiên, rất hiển nhiên là người làng này có qua lại 
với người Qua Ba ở tầng cao nhất. Trong các cuộn da, ngoài phần chép về chuyện họ cùng 
nghiên cứu phát minh ra loại máu móc đáng sợ kia ra, còn có cả những ghi chép việc phái người 
đi tham gia các buổi tế lễ chung. Thế nhưng, một trăm năm sau, đột nhiên không thấy nhắc gì 
đến những người Qua Ba ở tầng trên cùng ấy nữa, dường như họ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ 
với tầng bình đài thứ ba của Shangri-la, song không thấy ghi chép lý do. 


Đồng thời pháp sư Á La cũng tìm được một số dấu vết có thể dẫn đến vụ việc cả làng Công Bố 
bị tàn sát. Trong một đoạn viết về sự việc xảy ra sáu năm trước có ghi “Thứ Tháp Nhĩ gây họa 
rồi, hắn đã đến...” phần ở giữa bị cháu một lỗ to. Liên kê sau đoạn ấy, chính là lời nguyền mà 
họ đã vô cùng quen thuộc: “Vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống tất thảu 
mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống sài 
lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, 
loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông...” Tiếp sau là một câu hỏi: “... đền tội, lẽ nào 
cuối cùng chúng ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh hay sao? ” Pháp sư Á La đã dồn hết 
tâm sức tìm kiếm những đầu mối khác, song cũng chỉ tìm được mấy câu khó hiểu ấu mà thôi. 


Sau khi hoàn thành hầu hết mọi việc, dựa theo mô tả trong các cuộn da, mấy người bọn Ba 
Tang đi ra theo lối bên dưới, bắt vô số châu chấu khổng lỗ về làm một bữa thịnh soạn. Rồi cả 
bọn lại thay những bộ đồ đã rách rưới te tua trên người bằng quần áo của người Qua Ba, tìm 
một gian nhà vẫn còn tương đối nguyên vẹn làm nơi nghỉ qua đêm. Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn 
quét toàn bộ các cuộn da vào máy tính, hầu hết những tư liệu chưa kịp xem cho kỹ sẽ từ từ kiếm 
cơ hội giải mã trên đường. Buổi tối hôm ấy, họ mở một cuộc họp, tổng hợp ý kiến mọi người, 
cuối cùng đưa ra một kết luận kinh người: sức mạnh khoa học kỹ thuật mà người Qua Ba sở hữu, 
vượt xa so với những gì họ vẫn hằng tưởng tượng! Mức độ vận dụng máy móc ở đây đã gần bằng 
hoặc thậm chí là vượt quá trình độ của châu Âu sau cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ 
mười tám. Còn về mặt tự động hóa, thậm chí đã có thể so sánh với kỹ thuật máu móc công 
nghiệp hiện đại mà cũng không hề thua kém. 


Trương Lập nói: “Lúc trước tôi có bảo với Nhạc Dương, ngôi làng này là một nhà máy lớn, các 
dãy nhà gỗ được sắp xếp giống hệt như một dây chuyên sản xuất, một hệ thống công nghiệp 
hóa sản xuất nông nghiệp hợp lý và hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, tôi phải đính chính lại, hình dung 
như thế vẫn chưa hoàn thiện, ngôi làng nàu giống như là một xã hội tập trung trí tuệ vậu, có thể 
nói, những kiến trúc này, đồng ruộng và mạng lưới đường ray bằng kim loại, đã cấu thành một 
kết cấu xã hội gần như là mạng internet. Mỗi gian nhà gỗ nhỏ ở đây, giống như một máy vi tính 
đầu cuối, chỉ cần ở trong nhà người ta cũng có thể độc lập hoàn thành bất cứ công việc gia công 
sản xuất nào, công xưởng bên dưới sẽ biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Hơn nữa, họ cũng 


Trang 1.668/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có thể thông qua phương thức vận chuyển của mạng lưới chia sẻ tư liệu tài nguyên với cả làng. 
Nhìn những kiến trúc như thể một tổ ong, chúng ta có thể tưởng tượng mỗi dân làng Công Bố 
như một con ong mật có chỉ số thông minh cực cao, khi họ tập hợp lại, có thể nhờ phương thức 
tập trung trí tuệ để tạo ra khả năng sáng tạo lớn gấp bội phần.” 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Tôi nhớ giáo sư Phương Tân từng bảo, muốn hình 
thành trí tuệ tập trung như vậy cần phải đạt được con số nhất định, mới có thể đến được giới 
hạn để từ đó nảy sinh sự biến đổi về chất.” 


“Đúng thế.” Trương Lập đưa mắt nhìn quy mô của ngôi làng, rồi nói: “Đây cũng chính là 
nguyên nhân tại sao làng Công Bố tuy đã áp dụng mô thức xã hội tập trung trí tuệ, nhưng khoa 
học kỹ thuật vẫn chưa thể phát triển một cách triệt để như người ở bên ngoài chúng ta... là vì số 
lượng của họ quá ít. Có lẽ họ đã biết lợi dụng hiệu ứng điện từ, nhưng lại không biết nguyên lú 
và sự chuyển hóa của chúng; họ cũng chưa nghiên cứu ra được năng lượng hạt nhân; do hạn 
chế về mặt địa lú, họ cũng không sử dụng được những nguồn năng lượng hiệu quả cao như dầu 
mỏ; họ chỉ phát triển kỹ thuật chế tạo máy móc đã có từ thời cổ đại lên đến mức tuyệt đỉnh mà 
thôi. Mà trên thực tế, cả thuật chế tạo máy móc, họ cũng bị hạn chế rất lớn...” Anh liếc sang 
phía Nhạc Dương, nói: “Cậu không thấy tò mò tại sao máu móc ở đây đều có vỏ gỗ à? Rất hiển 
nhiên, khoáng thạch ở đây không thể luyện được nhiều sắt thép, vì vậy họ chỉ có thể dùng sắt 


^s 2 


thép để chế tạo các bộ phận dễ hư tổn như trục quay và bánh răng mà thôi. 
Triệu Trang Sinh lầm bẩm: “Cứ đẻ thật nhiều vào chẳng phải là xong hay sao? ” 


Pháp sư Á La lắc đầu: “Người dân ở đây đã chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng 
cuộc sống, chứ không chỉ quan tâm đến số lượng nhân khẩu. Dựa trên các ghi chép để lại, có 
thể thấy số lượng người trong làng luôn giữ ở mức cân bằng, thậm chí có nhiều khi nhân khẩu 
còn tăng trưởng âm, nhưng kỹ thuật y học của họ rõ ràng đã đạt đến trình độ rất cao. Thông 
qua quan sát một số xương cốt, ít nhất chúng ta cũng có thể khẳng định, bọn họ có thể thực 
hiện các loại phẫu thuật đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao, ví dụ như phẫu thuật mở 
hộp sọ, mở lồng ngực, phẫu thuật cắt ghép chỉ... Chỉ tiếc là, phần tư liệu về y học đều đã bị đốt 
cháy hết cả rồi.” 


“Phẫu thuật mở hộp sọl ” Triệu Trang Sinh kinh ngạc đớ người ra. 


“Không chỉ có thế thôi đâu, ” đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm, “trí tuệ của người dân Công 
Bố tuyệt đối không chỉ giới hạn ở kỹ thuật chế tạo máy móc và y học. Tôi và Cánh Nam đã 
nghiên cứu rất kỹ khu ruộng đất, người dân ở đây rõ ràng đã nắm bắt được kỹ thuật tạp giao gì 
đó. Loại nông sản mà họ trồng, dường như có bóng dáng của lúa mì Thanh Khoa, nhưng mật độ 
thì dàu hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lần. Thông qua tính toán mô phỏng bằng máy tính, cho 
dù là lúa mì Thanh Khoa thật, thì với mật độ hạt giống dày như thế, một mẫu ruộng cũng có thể 
cho đến hơn nửa tấn. Còn nếu là loại nông sản khác, sản lượng chắc phải tăng thêm mấy lần.” 


Lữ Cánh Nam cũng lên tiếng: “Suy luận này đã được kiểm chứng trong các cuộn da để lại. Theo 
những ghi chép từ thuở ban đầu, sản lượng lương thực mỗi mùa đủ để toàn bộ dân làng ăn trong 
sáu năm. Chẳng những vậy, mỗi năm ở đây đều có bốn mùa thu hoạch, ngoài một phần được 
gia công thành các loại thực phẩm có thể giữ một thời gian dài ra, hầu hết lương thực còn lại 
đều được họ áp dụng phương thức dự trữ định kỳ, tiêu hủy định kỳ. Chúng ta vẫn chưa tìm được 
ghi chép gì về việc họ tiến hành tạp giao, còn ghi chép về sản lượng của các thửa ruộng thực 


Trang 1.669/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nghiệp này cũng chỉ kéo dài mấy chục năm, về sau thì không thấu nữa. Có điều, nếu số liệu họ 
ghi lại đều là sự thật, thì tôi chỉ có thể nói, những người nàu, đã đi trước cả ông Viên Long Bình 
3 rồi. Sản lượng lương thực ở đây, cơ hồ có thể sánh ngang với lúa nước cao sản của chúng ta 
ngày nay. Ngoài ra, chắc hẳn sản lượng rau xanh và hoa quả ở đâu cũng không thể nào thấp 
được. ” 


Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái túi, bên trong có vài gốc cây cái, kích động nói với những 
người còn lại: “Mọi người có biết đây là gì không? Chúng ta đã phát hiện được kho báu lớn nhất 
ở Shangri-la nàu rồi đó, nếu mang những gốc cái này ra ngoài, chúng có thể thay đổi cả thế 
giới. ” 


Mấy người bọn Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh đều lấy làm nghỉ hoặc. Trương Lập tò mò hỏi: 
“Đội trưởng Hồ, thứ này không phải chỉ có thể so được với lúa nước cao sản của chúng ta ngày 
nay hay sao? Cùng lắm là có thêm mấy loại cây nông nghiệp sản lượng cao nữa thôi chứ, sao 
mà thay đổi được thế giới? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Lương thực vàng, là lương thực vàng đấy! Các cậu chưa bao giờ 
nghe nói đến hả? ” 


Trí tuệ tập trung 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, dường như đã nghe nói đến ở đâu đó, nhưng nhất thời không 
sao nhớ ra được, chỉ có Mẫn Mẫn “ố” lên một tiếng, có vẻ như đã nghĩ ra rồi. Lữ Cánh Nam 
bèn cất tiếng giải thích: “Trong truyền thuyết có một loại lương thực thần kỳ, mỗi ngày chỉ ăn 
một nửa, đến hôm sau nó sẽ hồi phục lại nhiều như lúc ban đầu, vĩnh viễn không bao giờ ăn 
hết. Tuy rằng đây chỉ là một câu chuyện thần thoại, nhưng từ ngàn xưa đến nay, các nhà nông 
nghiệp và nhà khoa học vẫn chưa bao giờ ngừng công cuộc theo đuổi thứ lương thực vàng ấu. 
Tiêu chuẩn thấp nhất của họ, là hụ vọng có thể tìm thấu hoặc lai tạo ra một giống cây nông 
nghiệp sản lượng cao, có thể thích ứng với các loại điều kiện khí hậu, có thể chống lại các loại 
bệnh và sâu hại, chỉ cần hai thứ cơ bản nhất là nước và ánh sáng mặt trời là có thể sinh trưởng 
hàng loạt. Chỉ cần rải hạt giống xuống, bất kể là trong sa mạc hay trên kẽ đá, chỉ cần có ánh 
sáng và nước là có thể sinh sôi, không cần phải cày ruộng, không phải bón phân, cũng không 
cần nhổ cỏ, trừ sâu hại, mà sản lượng lại cao đến kinh người. Có lẽ thoạt nghe cũng giống như 
chuyện thần thoại, nhưng rất nhiều nhà nông học, bao gồm cả Viên Long Bình, đều đã và đang 
lấu đó làm mục tiêu để lai tạo ra các loại câu nông nghiệp sản lượng cao khác nhau đấy.” 


Lúc ấy mọi người mới thực sự để ú nhìn cái túi trông có vẻ hết sức tâm thường trên tay đội 
trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương nói: “Lẽ nào anh đã phát hiện ra...” Đội trưởng Hỏ Dương cẩn 
thận cất túi hạt giống đi, đoạn nói với cả bọn: “Nếu thời gian cuối cùng được ghi chép lại, chính 
là lúc ngôi làng này bị tàn sát toàn bộ, vậy thì, nơi đây ít nhất cũng đã bỏ hoang bốn năm tồi. 
Nhưng mọi người thử nhìn ngoài ruộng mà xem, những cây mạ tốt tươi thế kia, có vẻ gì là bị 
ảnh hưởng không? Chúng vẫn sinh trưởng rất khỏe mạnh, tự sinh tự diệt, tự khô héo rồi lại tự 
mọc lên, bên cạnh ruộng đầy những cỏ dại mọc rất khỏe, thế nhưng lại chẳng thể làm gì được 
chúng. Mọi người có biết tôi đã phát hiện được điều gì nữa không? Đến cả trong những kẽ hở 
của các đường ray kim loại chạu khắp cánh đồng, chúng cũng vẫn có thể sinh trưởng được, chỉ 
cần nước và ánh sáng, thậm chí có thể sinh trưởng được cả trong kim loại, thế đã đủ làm đảo lộn 
ấn tượng truyền thống của chúng ta đối với thực vật rồi. Vì vậy, quuết không thể sai, đây chính là 
giống lương thực vàng mà người nơi đây dùng trí tuệ và thực nghiệm của không biết bao nhiêu 


Trang 1.670/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đời, mới nghiên cứu ra được. Nếu như có một ngày, sa mạc Sahara biến thành khu ruộng cao 
sản mỗi mẫu có thể cho hơn nửa tấn lương thực, cả Bắc Cực phủ đầy tuyết trắng cũng như vậu, 
mọi người nói xem, thế có phải đã thay đổi cả thế giới rồi không? ” 


“Hải...” Tiếng trầm trổ kinh ngạc khe khẽ phát ra từ những cái miệng há hốc. Lúc này mọi 
người đều đã cảm nhận được sức nặng của cái túi trên tay đội trưởng Hồ Dương, ai nấy đều nhìn 
anh với ánh mắt hân hoan pha lẫn kích động. Chỉ có Sean là thầm nhủ: “Đây chẳng qua chỉ là 
một trạm trung chuyển, nếu lên được tầng thứ ba, lúc ấy mới có thể phát hiện được những thứ 
đáng mang ra thế giới bên ngoài.” Tuy nghĩ vậy, nhưng anh ta vẫn liếc một cái về phía ba lô của 
mình, bên trong ấy có những gốc cây cái còn hoàn thiện hơn các mẫu mà đội trưởng Hồ Dương 
thu thập được nhiều. 


Pháp sư Á La nói: “Chúng tôi còn phát hiện được những khu nuôi gia cẩm gia súc với quy mô 
lớn ở các gian công xưởng bên dưới. Người ở đây rõ ràng không phải lo lắng về chuyện thực 
phẩm bao giờ, năng lực sản xuất của họ cũng cao đến đáng kinh ngạc.” Nói đoạn, ông đưa mắt 
nhìn sang phía Trương Lập. 


Trương Lập lập tức tiếp lời: “Người Qua Ba ở đây chưa phát minh ra máy hơi nước, nhưng họ 
đã dùng thủy lực làm được việc tương tự; chiếc bánh xe nước ấy là nguồn cung cấp động lực cho 
cả thôn làng. Những đường ray kim loại chính là hệ thống giao thông trong làng, người Qua Ba 
đã lợi dụng cơ năng của dây cót để làm cho các cỗ máy tự động di chuyển trên đường ray, tự 
động thu nhặt nguyên liệu gỗ và đá, tự động gieo hạt giống và thu hoạch. Ở bên dưới, tôi còn 
phát hiện được rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển vật tư và năng lượng. Tôi đã kiểm tra 
rất kỹ các gian nhà gỗ, phát hiện mỗi gian đều có một thiết bị tích trữ năng lượng bằng dây cót, 
dù bánh xe nước không thể chuuển động hoặc cần phải kiểm tra tu sửa, động năng tích trữ được 
cũng đủ cho mỗi nhà sử dụng hai ba ngày.” 


Đường Mẫn hỏi: “Năng lượng này được sử dụng làm gì vậy? ' 


“Chia làm hai loại, một dùng cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, như tự động dệt vải, tự 
động thuộc da, làm giấu, mài giũa, gia công linh kiện...; loại thứ hai dùng để phòng vệ, có thể 
nói thế nàu, mỗi gian nhà gỗ ở đây đều là một thứ vũ khí tầm xa, hầu hết đều là vũ khí đối 
không, hiển nhiên những thứ vũ khí ấy có thể gây thương tổn rất lớn cho các loài mãnh cầm 
trên không trung. Có điều, trong một hai năm cuối, những người ở đâu dường như đã điều chỉnh 
lại các vũ khí cạm bẫy, tăng cường phòng ngự dưới mặt đất.” Trương Lập chỉ vào một ống sắt gỉ 
ở trong góc nói: “Chẳng lẽ mọi người chưa phát hiện ra, người dân làng nàu đã dùng nước máu 
rồi à? Còn cả mặt bàn cố định kia nữa, tôi ngờ rằng đó là một thiết bị tự động...” 


Sean khẽ gạt mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước trán, lắc đầu cười với điệu bộ khó tin: “Người ở đâu 
chẳng phải làm việc gì hết.” 


Trương Lập gật đầu: “Đúng là người ở đâu đã được giải phóng khỏi lao động chân tau ở mức độ 
rất cao, có lẽ còn giải phóng triệt để hơn người thành thị hiện đại chúng ta nữa ấy chứ. Hầu hết 
thời gian của họ, chắc là đều dùng để suụ nghĩ. Mọi người có để ú, những điêu khắc trên phiến 
gỗ kia tỉnh xảo như thế nào không, không chỉ có một tầng, mà là tầng này lại chồng lên tầng 
khác; còn cả mấy tấm thangka kia nữa, tuy đã bị lửa thiêu mưa dâm, nhưng vẫn không thể che 
mờ được vẻ đẹp của chúng; còn cả vô số đồ gốm, có lẽ là tương tự như các loại cờ của chúng ta. 
Đương nhiên, tôi cho rằng thứ họ nghiên cứu nhiều nhất vẫn là cấu tạo của các máu móc, mọi 


Trang 1.671/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người đều đã vào kho xem rồi đấy, bao nhiêu là công cụ để sản xuất máu móc, có lẽ một nghìn 
năm nay, những người dân làng Công Bố này đều nghiên cứu làm cách nào để chế tạo ra nhiều 
loại máy móc thực dụng hơn.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Tôi cảm thấy trình độ máy móc tự động hóa của họ vẫn ở mức phải 
nhờ đến thao tác của con người mới hoàn thành được. Chẳng hạn như, cho dù hệ thống công 
nghiệp hóa nông nghiệp của họ có giống chúng ta chăng nữa, có máu móc tự động gieo hạt và 
thu hoạch, có hệ thống tưới tiêu tự động, nhưng ít nhất công việc trừ cỏ cũng phải do con người 
hoàn thành chứ; muốn dệt vải, những việc như ươm tơ thì có thể dựa vào máy móc tự động hóa, 
nhưng nuôi tằm thì phải nhờ con người hoàn thành...” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Không, trình độ tự động hóa ở đây e rằng còn cao hơn những gì 
chúng ta nghĩ nhiều. Vì người xưa hiểu được thuật điều khiển thao túng các loại sinh vật, nên họ 
hoàn toàn có thể làm triệt để, hoàn mỹ hơn nhiều. Như việc dệt vải chẳng hạn, người ta hoàn 
toàn có thể làm được việc cho lũ tằm ăn ở một nơi, sau đó lại đến một nơi khác kết kén, rồi giao 
phối đẻ trứng ở một chỗ khác nữa, như vậy, những máy móc tự động đó chỉ cần đến những chỗ 
cố định để nhặt tằm, sau đó rút tơ, dệt vải cũng có thể thực hiện một cách tự động, hoàn toàn 
giải phóng nhân lực khỏi công việc lao động.” Nói tới đây, tâm cảnh đã tiềm tu nhiều năm của 
pháp sư Á La cũng không thể bình tĩnh trở lại, ông đột nhiên cảm thấy mình hiểu được một 
cách sâu sắc câu nói trống không trong cuộn da “thành tựu tập hợp cả thuật chế tạo cơ quan, cổ 
độc, và nuôi dưỡng sinh vật.” Nhạc Dương nghe một hiểu mười, lập tức nói: “Cũng có nghĩa là, 
bò dê ở đây có thể tự đến chỗ ăn cỏ, bò sữa tự đến chỗ máy vắt sữa để vắt, con nào sắp chết thì 
tự đến chỗ đỏ tế, sau đó thịt sẽ được chuyên chở trên đường ray đến từng nhà từng hộ một? 
Thậm chí... thậm chí... còn có thể cắt thành lát, thành miếng, tất cả đều do máu móc làm hết 
cả! Ôi mẹ của tôi ơi, cuộc sống kiểu gì vậu chứi ” 


Trác Mộc Cường Ba thở dài một hơi nói: “Đây chính là... cuộc sống ở Shangri-la.” 


Mẫn Mẫn cảm khái lặp lại một lần truyền thuyết vẻ Shangri-la: “Ở đó hoa nở bốn mùa, nước 
chảy không ngừng, mùa màng lúc nào cũng đợi thu hoạch, quả ngọt lúc nào cũng treo trên 
cành... người ở đó dùng ý niệm chi phối tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài, cảm thấy lạnh, 
quần áo sẽ tự động dày lên, nếu nóng sẽ tự động mỏng đi; muốn ăn thứ gì, thức ăn sẽ tự bau 
đến trước mắt, no rồi, thực phẩm sẽ tự động rời đi...” Cả bọn nhìn ra những căn nhà gỗ trong 
làng dưới bầu trời đang dần tối, cố tưởng tượng ra sự phồn hoa đã từng hiện diện ở nơi đâu. Ai 
có thể ngờ được, trong thần thoại lại ẩn tàng sự thật, không ngờ lại như thế. 


Cả bọn mỗi người một câu suy luận. Đối với những người đã từng thấy Đảo Huyền Không tự và 
địa cung Mava như họ, tất cả những thứ này tuụ thật đáng kinh ngạc, song vẫn có thể lú giải 
được. Có điều, đối với Triệu Trang Sinh thì tất cả chẳng khác nào cổ tích. Anh ta chỉ biết trợn 
mắt lên, bản thần nhìn những thành viên khác đang nói chuyện như thể kể chuyện trong nhà 
mình vậu. 


“Đợi chút! Đợi chút! ” Cuối cùng Triệu Trang Sinh không chịu đựng nổi, lớn tiếng nói: “Hình 
như mọi người đang nói, trình độ kỹ thuật ở đây... cơ quan máy móc gì đấy, còn tiên tiến hơn cả 
các nhà máy của thế kủ hai mươi mốt chúng ta sao? ” 


Mọi người ngừng thảo luận, nhìn Triệu Trang Sinh với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lập tức sực hiểu 
ra, anh chàng này chưa từng tận mắt thấu những thành tựu của thuật cơ quan cổ đại, bây giờ vẫn 


Trang 1.672/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chưa dám tin vào trí tuệ của cổ nhân. Pháp sư Á La nghiêm giọng nói với anh ta: “Ở một số mặt 
nào đó, thì đúng đấy.” 


“Chẳng... hạn, như? ” Triệu Trang Sinh ngây người hỏi. 


Nhạc Dương kéo vai Triệu Trang Sinh, bảo: “Thế này nhé, cơ sở của nền công nghiệp hiện đại 
của chúng ta bắt đầu từ cuộc đại cách mạng công nghiệp thế kỷ mười tám. Cậu có biết... đại 
cách mạng công nghiệp là cái gì không? ” 


Triệu Trang Sinh lắc đầu. Nhạc Dương bèn nói tiếp: “Đại cách mạng công nghiệp, tức là, 
chuyển đổi thao tác thủ công thành thao tác của máu móc, tiết kiệm nhân lực, mà nâng cao sản 
lượng, khiến toàn bộ quy trình sản xuất của cả thế giới thay đổi căn bản, sự phân phối vật chất 
và cấu trúc xã hội loài người cũng vì đó mà hoàn toàn thay đổi, cuối cùng thì diễn biến thành thế 
giới ngàu hôm nau của chúng ta. Mà nhân tố quan trọng nhất của đại cách mạng công nghiệp, 
kù thực chỉ có hai điểm, máy hơi nước của Watt và... người châu Âu học được thuật luuện thép.” 


“Chuyện, chuyện nàu... thì can hệ gì? ” Triệu Trang Sinh lầm bầm. 


Nhạc Dương tiếp tục nói: “Kỳ thực, ý nghĩa cơ bản của máy hơi nước là: một thiết bị có thể liên 
tục cung cấp nguồn động năng ổn định, một nguồn động năng ổn định và liên tục là cơ sở của 
toàn bộ nền công nghiệp. Còn thép ư, thép là nguyên liệu cơ bản của mọi loại máy móc. Đại 
cách mạng công nghiệp muốn thành công, nhất thiết phải tìm được một loại nguyên liệu rắn 
chắc, chịu mài giũa mà có thể sử dụng lâu dài, khó bị hư hại, phương pháp luyện kim mới đã 
biến thứ gang vốn vừa nặng vừa dễ vỡ dễ gãy thành thép. Thế nhưng, hai điều kiện tiên quyết 
của cuộc đại cách mạng công nghiệp này từ hai nghìn năm trước đã được tổ tiên của chúng ta 
phát minh ra rồi.” 


“Hả? ” Nét mặt Triệu Trang Sinh trở nên hết sức quái dị. 


Trương Lập nhướng mày lên nói: “Cậu chẳng biết gì cả, dù sao cậu cũng chưa được học về thuật 
chế tạo cơ quan cạm bẫy một cách có hệ thống. Từ hơn hai nghìn năm trước, tổ tiên của chúng 
ta đã phát minh ra nguồn động năng có thể ổn định và liên tục lợi dụng sức gió và sức nước, 
trong đó thì động năng từ nước là ổn định nhất. Chẳng hạn như bánh xe nước, cối xay nước, 
đến ngày nay vẫn còn rất nhiều nơi sử dụng. Còn phương pháp luyện thép thì càng chẳng cần 
nói nữa, phương pháp luyện thép mới mà châu Âu áp dụng vào thế kỷ mười tám đã được phát 
minh và ứng dụng ở nước ta từ thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi. Ban đầu là thép bách luyện, về 
sau, khi công nghệ phát triển, phương pháp luyện thép càng được cải tiến, cuối thời Hán đã 
phát minh ra một phương pháp luyện thép mới... Tức là nung nóng chảy sắt ra, rồi khuấy trộn 
trong lò để chưng khô, đây cũng chính là nguyên lý của công nghệ luyện thép ngày nay vẫn còn 
sử dụng. Lợi hại hơn nữa, tổ tiên chúng ta đã phát hiện ra, chất nước khác nhau có thể ảnh 
hưởng đến hiệu quả tôi thép, mà điều này thì gần đây các học giả châu Âu mới bắt đầu nghiên 
cứu. Sau này có cơ hội, cậu có thể đọc thử mấy cuốn như Hạ Hầu Dương toán kinh, Thần Khí 
Phổ, Cách vật thô đàm 4 gì gì đó ấy.” 


Nhạc Dương lập tức xen miệng vào, nói tiếp: “Giờ thì cậu đã hiểu chưa, sở dĩ tổ tiên chúng ta 
không thể khởi xướng được cách mạng công nghiệp từ hai nghìn năm trước, là vì tầm nhìn của 
con người thời đó không đủ rộng lớn. Mục đích ban đầu của việc phát minh ra sắt thép là để rèn 
đúc binh khí cho chiến tranh, bánh xe nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các phát minh 
của chúng ta đều chỉ để tự cấp tự túc; chứ không giống cách mạng công nghiệp ở châu Âu, mục 


Trang 1.673/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đích là để bán sản phẩm cho cả thế giới với giá rẻ, tích lũy tư bản. Nhưng chỉ cần có những điều 
kiện tiên quyết ấu, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cách mạng công nghiệp được, vì vậu 
khi thấy ở đây xuất hiện các loại máy móc tự động hóa với quy mô lớn, chúng tôi cũng không 
cảm thấu kinh ngạc. Dù sao thì chúng tôi cũng đã biết đến các cạm bẫy tự động mà Đạo quân 
Ánh sáng chế tạo từ một nghìn năm trước.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Tiểu Triệu à, cậu không cần phải kinh ngạc quá làm gì, phải biết 
rằng, các thành phần cơ bản của những máy móc cỡ lớn hiện nay như bánh răng, trục, dâu xích, 
ròng rọc, đều do tổ tiên chúng ta phát minh ra từ hơn hai nghìn năm trước, người Âu châu 
chẳng qua chỉ dùng sắt thép thay thế cho gỗ mà thôi. Nếu nhìn lại lịch sử, cậu sẽ phát hiện ra 
rất nhiều sự việc tương tự, sách sử thường có rất nhiều ghi chép như vậu, chẳng hạn như có gì 
đó xuất hiện ở nước ta vào năm bao nhiêu bao nhiêu, sau đó người châu Âu phải sau bao nhiêu 
năm mới có phát hiện tương tự. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấu đáng tiếc, chính là, 
những phát minh đó đã dân dần biến mất trong vô số những cuộc chiến loạn liên tiếp, nếu 
chẳng phải vì nạn đói bệnh dịch, thay triều đổi đại, chiến loạn liên miên, Trung Quốc chúng ta 
chắc đã nổ ra một cuộc đại cách mạng công nghiệp giống như ở Shangri-la nàu từ hơn nghìn 
năm trước rồi.” 


Pháp sư Á La nói: “Không chỉ có vậu, hơn một nghìn năm về trước, khi Thổ Phỏn vừa quật 
khởi, đất nước này vừa khéo lại nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Thời đó, khi các dân tộc sinh 
sống trên cao nguyên vẫn còn ở trong hình thái xã hội tương đối lạc hậu, vị quân vương có tầm 
nhìn trác việt của Thổ Phồn đã bắt đầu học tập các phương thức sản xuất tiên tiến của hai đất 
nước văn minh lớn lân cận. Rất hiển nhiên, Đạo quân Ánh sáng đã hoàn toàn nắm bắt được các 
tri thức tinh túy nhất, trong đó bao gồm cả những phát minh và sáng tạo mà chính vùng đất sinh 
ra nó cũng đã quên lãng hoặc coi thường mà bỏ qua. Đạo quân Ánh sáng đã phát hiện và phát 
huy chúng đến mức tột đỉnh, cuối cùng sáng tạo nên một thần thoại vô địch. Những gì được bảo 
tôn trong Tứ Phương miếu, chắc hẳn là thành tựu cao nhất của tất cả những nền văn minh cổ 
đại thời bấu giờ, những gì ở trước mắt chúng ta đây, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi.” 


Lời của pháp sư Á La đã khiến mọi người phải suụ nghĩ, cả Ba Tang cũng hiếm hoi để lộ vẻ 
hâm mộ trên nét mặt. 


Lữ Cánh Nam thì lại nghĩ đến những lời pháp sư Á La từng nói trước đó: “Thuật cổ độc dung 
hợp cả thuật phù thủy của người bản địa, kỹ thuật ngoại khoa của Ấn Độ, và y thuật cùng dược 
liệu của Trung Quốc; phương pháp Mật tu kết hợp phương pháp thổ nạp nội gia của phương 
Đông với thể thuật uoga của phương Tây; và cả vũ khí trang bị được rèn đúc bằng phương pháp 
luyện thép vượt lên trên hẳn các quốc gia cùng thời đại; ngoài ra còn có thuật điều khiển thú 
vật, thuật mê ảo, thuật quan sát thời tiết, sự hiểu biết đối với cấu trúc sinh lý của cơ thể người 
chẳng khác nào bộ đội đặc chủng, phương thức hành quân như một đoàn quân ám sát, đó chính 
là Đạo quân Ánh sáng, Đạo quân Ánh sáng vô địch thiên hạ.” 


“Nếu nơi này đã phát triển tới mức ấy, sao có thể nói hủy diệt... là bị hủy diệt luôn vậy nhỉ? ” 
Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức kéo những người khác trở về với hiện thực. Câu hỏi ấy đích 
thực khiến người ta cảm thấy đau đầu. Theo những gì họ tìm hiểu, Đạo quân Ánh sáng có thể 
được coi là một tập hợp mạnh nhất thời bấy giờ, dẫu là một nghìn năm đã trôi qua, hậu duệ của 
họ không còn sức mạnh năm xưa của Đạo quân Ánh sáng nữa, nhưng bao nhiêu máy móc đó 
vẫn còn cơ mà. Nhìn mức độ gỉ sét của các cạm bẫu, rõ ràng bốn năm trước chúng vẫn có thể 
hoạt động bình thường, mà Trương Lập đã nói, chúng đều hết sức đáng sợ, muốn tàn sát cả làng 


Trang 1.674/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chắc hẳn phải là một chuyện cực kỳ khó khăn mới đúng. 


Trương Lập nói: “Thực ra cũng không khó, chỉ cần phá hoại các đường ống truyền dẫn năng 
lượng trước, vì trong các căn nhà đều có thiết bị tự động tích tụ động năng, trong mấy ngày sẽ 
không phát hiện ra điều gì dị thường, rồi toàn bộ hệ thống tự động sẽ tê liệt cùng một lúc. Có 
lẽ, điều nàu, mặt khác cũng cung cấp cho chúng ta thêm một số đặc trưng của hung thủ, chúng 
không thể phân biệt đâu là các cạm bẫu dùng để phòng ngự, đâu là máy móc dùng trong sản 
xuất, vì vậu chúng đã phá hoại tất cả các máy móc có thể tự động vận hành.” 


Đường Mẫn nhớ lại những sợi xích đã thấu ban sáng, gật đầu nói: “Hoặc có lẽ, bản thân chúng 
vốn sống chung với dân làng, rồi đột nhiên làm loạn tấn công, vì vậy tỉ lệ thành công càng cao 
hơn gấp bội.” 

Nhạc Dương nói: “Được, tạm thời chưa thảo luận việc chúng có sở hữu trí thông minh cao như 
thế hay không, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao, chúng lại đột nhiên làm loạn tấn công? ” 


Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy. Nhạc Dương lại tự phân tích một mình: “Tôi còn nhớ Cường 
Ba thiếu gia từng bảo, người Qua Ba điên ấy từng nói, nó đến rồi...” 


Trác Mộc Cường Ba ngắt lời: “À, khi ấy người đó nói rất hàm hồ, chúng tôi cũng không rõ rốt 
cuộc là nó hay là chúng nó.” 


Nhạc Dương nói: “Dù là nó hay chúng nó, nếu đã là `đến rồi, thì tức là biểu thị, không phải vốn 
đã ở đây, mà từ phía trên, hoặc từ nơi nào khác đến chốn này. Sau đó mới là, `tất cả, đều bị cắn 
chết hết rồi. Tiếp đó, theo thông tin pháp sư đã tìm được trong đống cuộn da còn sót lại, thì có 
một người tên là Thứ Tháp Nhĩ, tuy rằng chúng ta không biết ông ta đã đi đâu, nhưng đoạn phía 
sau có viết, `khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thang thánh miếu', từ đây chúng ta có thể suy đoán, nơi 
người đó đi chắc có lẽ là tầng thứ ba, chỉ có nơi đó mới có thần miếu; nhưng chuyện này lại làm 
tôi liên tưởng đến một vấn để ở một cuộn da khác, đó chính là, tại sao sau khi cùng những người 
Qua Ba ở tầng bình đài thứ ba nghiên cứu chế tạo ra cái thứ được gọi là con rối hay con riếc gì 
đó, bọn họ lại không còn qua lại gì nữa? Tại sao người ở đây lại không thể đi lên tảng thứ ba? 
Sau đó là câu cuối cùng trong cuộn da ấu, người ở đâu nói họ rốt cuộc cũng không thể chạu 
thoát khỏi vận mệnh? Không thể thoát khỏi vận mệnh gì? Người tên là Thứ Tháp Nhĩ ấy đã đi 
đâu? Từ giọng điệu trong cuộn da có thể thấy, bọn họ đã biết sẽ có chuyện gì xảu đến, hoặc có 
lẽ, từ những ghi chép của quá khứ, họ đã biết được trước đây đã xảy ra chuyện gì.” 


“Nếu là vậy, chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng.” Đội trưởng Hồ Dương tỉnh táo đưa ra 
phân tích. 


Nhạc Dương gật đầu: “Đúng thế, bọn họ đã có biện pháp đề phòng. Không phải Trương Lập đã 
nói rồi đấy sao, trong một hai năm cuối, họ đã điều chỉnh một phần các cơ quan bẫy rập đối 
không thành đối đất, chỉ đáng tiếc, những biện pháp để phòng ấu không hề đủ để thay đổi số 
mệnh của họ. Nếu như nói, người sống ở đây là người bộ tộc Qua Ba, và họ vẫn còn giữ tập tục 
sống chung với sói và chó ngao, vậy thì tại sao ngoài những sợi xích bị giật đứt, lại không phát 
hiện ra bất cứ bộ xương sói hay chó ngao nào cả? Điểm này cũng khiến tôi rất nghi ngờ. Phải 
biết rằng, từ những tư liệu chúng ta tìm hiểu được, sói và chó ngao là những trợ thủ đắc lực nhất 
của người bộ tộc Qua Ba, sống chung với sói đã là tập tục kéo dài suốt mấy nghìn năm của họ. 
Khi tai họa sắp ập đến, họ dùng xích sắt để khóa cái gì lại chứ? Sự thực là, ngay từ đầu, chúng ta 
đã chỉ nghĩ đến sói hoặc chó ngao, mà không hề nghĩ đến, đằng sau sói hoặc chó ngao có ấn 


Trang 1.675/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giấu vấn đề gì hay không. Cho tới khi tôi nghe được pháp sư nói, người Qua Ba ở đây chia làm 
làng trên và làng dưới... ” 


Lữ Cánh Nam lập tức tiếp lời “Cậu muốn nói là, hung thủ hủy diệt làng người Qua Ba này 
không chỉ là bầu sói hay loài sinh vật gì đó như vẻ bề ngoài biểu hiện, mà là...” 


“Làng Qua Ba trên.” Nhạc Dương gật đầu với giáo quan. “Tôi nhớ pháp sư Á La đã từng nói, 
chỉ có Thao thú sư mới có thể đối phó với Thao thú sư, cùng một lú lẽ như thế, chỉ có Đạo quân 
Ánh sáng mới có thể đối phó được với Đạo quân Ánh sáng. Tại sao những người này phải xích 
những trợ thủ đắc lực nhất của mình lại, rất có khả năng là vì họ sợ những người Qua Ba làng 
trên có kỹ thuật điều khiển thú cao minh hơn họ khiến chính lũ chó ngao và sói của mình trở 
ngược lại cắn chủ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao họ chỉ hợp tác với người Qua Ba ở 
làng trên có một trăm năm, chắc chắn là đã xảy ra sự việc gì đó làm nảy sinh mâu thuẫn không 
thể nào hóa giải được.” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Là mâu thuẫn gì mà khiến cả làng bị tàn sát? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Khó nói lắm, tôi chỉ có thể suy đoán, có lẽ... liên quan đến tín ngưỡng. 
Suy luận này, do tôi suy ra từ các thần thoại truyền thuyết về Shangri-la. Cường Ba thiếu gia và 
mọi người nghiên cứu về Shangri-la lâu hơn, tôi nhớ mọi người có nói trong lịch sử Shangri-la 
từng có một sự kiện phản bội bỏ trốn gì đó, không biết đoạn thần thoại ấu liệu có ẩn giấu lịch sử 
chân thực hay không...” Cơ hồ như lại nghĩ ra điều gì đó, anh đột nhiên ngây người, kế đó lại 
nói: “Hơn nữa, tôi cảm thấy, sự kiện ấy cũng đã gián tiếp ảnh hương đến thái độ của sứ giả đang 
ở bên ngoài, dẫu sao thì về mặt thời gian là chúng rất khớp nhaul ” 


Đạo quân Ánh sáng ra tay với Đạo quân Ánh sáng, người Qua Ba đối phó với người Qua Ba, 
Nhạc Dương đã nói ra suy luận mà pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam không muốn nghe thấy nhất. 
Pháp sư Á La nãy giờ vẫn cứ liên tục khe khẽ lắc đầu, còn Lữ Cánh Nam thì nhướng mày suốt. 
Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận rằng, Nhạc Dương đã đưa ra suy luận hợp lú nhất mà 
họ có thể nghĩ đến trong thời điểm này. Tín ngưỡng của Đạo quân Ánh sáng từng đổi đi đổi lại 
tùu theo tín ngưỡng của kẻ nắm quyền, dẫu cho là họ có thần linh của riêng mình, nhưng trong 
cả một quá trình lịch sử dài đằng đẫng, cùng một nhóm người có những tín ngưỡng khác nhau 
cũng không phải là điều không thể. Vấn để quan trọng nhất là, muốn đối phó với hậu duệ của 
Đạo quân Ánh sáng hùng mạnh với những thứ cơ quan bẫu rập tiên tiến nàu, cơ hồ cũng chỉ có 
hậu duệ của Đạo quân Ánh sáng mới làm được mà thôi. Còn chuyện mâu thuẫn năm đó khiến 
sứ giả biểu hiện những thái độ hoàn toàn khác nhau đối với tín vật, dường như cũng rất hợp lý. 
Cộng với câu chuyện thần thoại kia, pháp sư Á La bất giác thảm thở dài trong lòng: “Nhạc 
Dương ơi là Nhạc Dương, cậu thật là đáng sợ, lẽ nào sự thực lại đúng như những gì cậu nói? ” 


Đây mới là lần đầu tiên Sean được thấy khả năng này của Nhạc Dương, lập tức kinh hãi đến toát 
mồ hôi lạnh, thảm nhủ: “Thằng nhóc này là cao thủ suy luận, xem ra sau này phải cẩn thận hơn 
nữa mới được, cũng may là hiện giờ nó chưa hề chú ý đến mình.” 


Nhạc Dương thì vẫn đang thầm thắc mắc trong lòng, thực ra anh còn rất nhiều câu hỏi vẫn chưa 
nêu ra hết, chẳng hạn như người ở đây có trình độ kỹ thuật cao như thế, thậm chí có thể bắt 
giết được cả loài sinh vật đáng sợ để chế tạo thuyền hình rắn, tại sao lại chịu bó chân rúc vào 
một góc, tại sao không mở rộng không gian sống ra? Ít nhất thì cũng có thể xâu dựng một con 
đường an toàn thông ra biển được chứ? 


Trang 1.676/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau đó, họ lại phân tích mấy khả năng có thể dẫn đến việc người Qua Ba tàn sát thôn làng, có 
điều, vì trong những cuộn da còn sót lại kia không có các tư liệu về thuật của người Tạng, cũng 
không có thông tin nào về Bạc Ba La thần miếu và đàn sói, nên tuy rằng cảm thấy hết sức tò 
mò với mọi sự vật hiện tượng của ngôi làng này, song kết quả bàn bạc cuối cùng vẫn là cần 
nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tiếp tục tiến lên tầng bình đài thứ hai. 


Đêm Shangri-la 


Đêm về, Nhạc Dương nằm trong phòng thì thào thảo luận với Trương Lập. Anh nói: “Nếu mà, 
tôi nói là nếu mà thôi nhé, máu móc trong ngôi làng này đều vẫn còn nguyên vẹn, người ở đâu 
cũng chẳng làm sao cả, anh có muốn ở lại không? ” 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát, lắc đầu đáp: “Không biết, còn cậu? ” 


Nhạc Dương nói: “Nếu có thể đón người nhà và bạn bè tôi cùng đến, tôi cảm thấy cũng hay lắm 
đấy chứ.” Nhưng rồi anh lại đột nhiên nghĩ đến, người nhà cũng còn có người nhà, bè bạn cũng 
có những bè bạn khác nữa, lập tức cảm thấy suụ nghĩ này không thực tế, bèn lắc lắc đầu. 


Triệu Trang Sinh ở bên cạnh lập tức phủ định luôn: “Tuyệt đối tôi không ở lại chỗ này, đã xảu 
ra chuyện đáng sợ như thế... ” 


Nhạc Dương ngắt lời: “Nếu không có những chuyện đáng sợ ấy thì sao? ” 


Triệu Trang Sinh không nói gì, cơ hồ đang suy nghĩ. Trương Lập nói: “Nhạc Dương à, tôi bảo 
cậu này, cái suụ luận ấy của cậu, rốt cuộc đáng tin được mấy phần hả? Lẽ nào, đúng là vì tín 
ngưỡng bất đồng, mà tiêu diệt cả một làng toàn người cùng bộ tộc với mình? ” 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Chắc là có thể tin được năm mươi phần trăm, trong 
lịch sử cũng có khá nhiều sự kiện tương tự như thế, thậm chí có trường hợp tiêu diệt cả một 
quốc gia vì tín ngưỡng, huống hồ đây chỉ có một ngôi làng. Chủ yếu là còn một số vấn để mấu 
chốt tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, không tìm được đáp án. Nếu là tín ngưỡng bất đồng, tại sao 
không ra tay từ chín trăm năm trước đi? Thù hận kiểu gì mà tích tụ suốt cả chín trăm năm như 
thế? Còn nữa, suy luận trước đó của mấy người bọn Cường Ba thiếu gia chắc là chính xác, tàn 
sát toàn bộ dân làng và phá hoại máy móc, là hành vi của loài vật; còn suy luận của tôi, chỉ là 
dựa trên cơ sở ấu, thêm vào giả thiết rằng không biết loài động vật ấu có phải đã nhận được 
mệnh lệnh hay không. Anh nói xem, những người Qua Ba làng trên kia liệu có quá tự tin đến 
mức ấy không nhỉ? Chỉ ra lệnh cho lũ sói hoặc chó ngao ấy, để chúng tiến vào tàn sát toàn bộ 
dân làng và các động vật sống, sau đó... sau đó thì phá hoại hết cả ngôi làng tiên tiến này? ” 


Trương Lập lắc đầu: “Không biết, tôi chỉ biết một sự thực là, không phát hiện được xác sói hau 
chó ngao nào hết, ngôi làng này cũng đã thực sự bị hủy diệt, hủy diệt một cách triệt để.” 

Nhạc Dương lấu tay chống đầu lên, nhăn mặt rầu rĩ nói: “Không thể hiểu nổi, sao chẳng hề có 
chút phản kháng nào vậy... ” 


Triệu Trang Sinh đột nhiên sực nghĩ ra một điều: “Hai người nói xem, liệu có khi nào là sáu 
năm trước người tên Thứ... Thứ..., Thứ cái gì đó ấy, đã đến tảng bình đài cao nhất, đánh cắp 
bảo bối của người Qua Ba làng trên, người trong làng cũng biết, vì vậy mới cho rằng người Qua 
Ba làng trên sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu nói, chỉ lấy đi thứ gì đó trong làng, vậy thì chắc là 
không nhận ra được đâu nhỉ? ” 


Trang 1.677/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập phản bác: “Sáu năm trước trộm bảo bối, mà phải đợi hai năm sau mới phát hiện à? 
Vậy thì phản ứng của người Qua Ba làng trên cũng hơi chậm quá đấy nhỉ, vả lại nếu bảo là trộm 
đỏ, thì cũng không được thông cho lắm. Người làng dưới sao biết được thứ đồ ấy ở đâu? Ít nhất 
cũng phải lật hòm giở tủ gì đó chứ? ” 


Triệu Trang Sinh lại đột nhiên có linh cảm mới: “Chẳng lẽ là... bọn sói khởi nghĩa? ” 
Trương Lập lấy làm hứng thú, hỏi: “Sao lại nói vậy? ” 


Triệu Trang Sinh nói: “Thì giống như khởi nghĩa nô lệ thời cổ đại vậy thôi. Đám chủ nô không 
hề tham gia lao động sản xuất, nhưng lại sở hữu rất nhiều tư liệu sản xuất; các nô lệ làm sống 
làm chết, nhưng cũng chỉ được nhận một chút của bố thí miễn cưỡng ăn đủ no từ các chủ nô. 
Nếu nói lũ sói hoặc chó ngao ở đây có thể thông qua trí tuệ tập trung để tiến hóa lên giai đoạn 
có chỉ số thông minh cao hơn. Vậy liệu chúng có bị sai khiến như nô lệ, đồng thời cũng chất 
chứa đầy những sự bất mãn của nô lệ? Khi trong khu rừng này xuất hiện một lãnh tụ của bầu sói, 
cũng là lúc `nó đến rồi, chà, nhất hô bách ứng, trải qua hai năm âm thầm mưu tính, lũ sói đã tạo 
phản, vì phối hợp cả trong lẫn ngoài, nên chỉ một đòn đã hạ được cả thôn Công Bố này rồi! ” 


Trương Lập mừng rỡ nói: “Ứm! Ý kiến này cũng có lý lắm đấu. Nhạc Dương, cậu thấu sao? ” 


Nhạc Dương nói: “Được rồi, suy luận mà không có căn cứ, thì chỉ gọi là đoán bừa thôi. Nhưng 
mà tôi tin rằng, dù là chuyện gì, chỉ cần dụng tâm điều tra, ắt sẽ rõ được ngọn ngành thôi.” 


Trong bóng tối, Triệu Trang Sinh cảm giác câu nói ấy của Nhạc Dương dường như chỉ nói cho 
mình nghe, lắm bẩm tự nhủ: “Thế nghĩa là gì? ” 


Đêm khuwa, ở bờ hồ nơi đầu làng, một bóng người cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong làn nước, 
vòng sáng đèn pin được chỉnh cho nhỏ lại, ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu rõ cơ thể. Đột nhiên cái 
bóng đen đó giật mình cảnh giác, lập tức tắt đèn, thấp giọng quát hỏi: “Ai? ” 


Một cái bóng khác, lắng lặng như con sói, hiện ra dưới bầu trời đêm, sát khí lạnh lẽo trong 
khoảnh khắc đã lan tỏa đi khắp không gian. Ba Tang lạnh lùng hỏi: “Muộn thế này còn không 
ngủ, anh làm gì ở đâu vậu Sean? ” 


Sean đứng thẳng người dậy, nói: k9) thì ra là anh Ba Tang à. Tôi không ngủ được, định ra đâu 
tắm một cái, không ngờ lại đánh thức anh rồi.” Giọng Ba Tang vẫn đều đều: “Tắm? Gần đâu 
hành vi của anh rất kù lạ, từ lúc leo lên chỗ bình đài này...” 


Sean khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Anh đa nghi quá, tôi thấu... thấy chẳng có gì khác cả.” 


Ba Tang nói: “Tôi không cần biết anh nói gì, nếu anh làm chuyện gì không phải với mọi người, 
tôi sẽ giết anh đấy.” Dứt lời, bóng người lại biến mất trong màn đêm. 


Sean lầm bẩm nói một mình: “Hừ, giết tao à? Mày thì biết gì chứ? ” Nói đoạn, anh ta lại bật 
sáng đèn lên, trong lòng thầm nhủ: “Đã thử qua hết tất cả các phương pháp mình biết rồi, rốt 
cuộc có bị người đó cấy cổ độc không nhỉ? Chết tiệt thật, lẽ nào đâu chính là sự khác biệt giữa 
chúng ta? Không hề có chút dấu vết nào. Y thực sự đã hạ thủ với mình? Không, chắc là không... 
chỉ là ngộ nhỡ...” 


Chưa về đến phòng, Ba Tang đột nhiên đứng sững lại trong gió, anh ta nín thở, các lỗ chân lông 


Trang 1.678/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên cơ thể co hết lại, tròng mắt mở to, tựa hồ hòa tan vào trong bóng đêm, bốn bề xung quanh 
bỗng toát lên một vẻ kỳ bí lạ thường. Thậm chí anh ta có thể cảm nhận được một cách hết sức 
rõ ràng, mặc dù mình không nhìn thấy gì, nhưng lúc nàu mình chẳng khác nào một đứa trẻ sơ 
sinh lõa thể, lồ lộ trước ánh nhìn của người khác. Là ai? Hoặc giả, là cái gì? Sao mình lại cảm 
thấy kinh hoảng bất an đến thế? 


Không biết cứ như thế bao lâu, Ba Tang mới cảm thấu nguy cơ từ từ đi xa dần. Anh ta cẩn thận 
hít thở, rồi lặng lẽ đi về phòng, nhịp tim bấy giờ mới dần trở lại bình thường, chỉ có điều, hai 
chân vẫn cảm thấy hơi tê tê. Trong phòng, một người khác cũng lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, gã 
nhẹ nhàng vuốt ve người đang nằm trong lòng, để cô được ngủ ngon hơn chút nữa. 


Sáng hôm sau, cả bọn ăn uống no say rồi thu dọn hành trang, bắt đầu leo lên vách đá lớn. Vách 
đá này thuộc loại khó trèo nhất trong các vách đá khó, bởi vì khả năng của con người có hạn, 
thêm vào đó, sợi dâu thừng dài nhất cũng không quá một trăm năm mươi mét, mà vách đá cao 
đến hơn nghìn mét, căn bản không ai có thể leo được lên trong một ngày, vì vậu cần phải đeo 
theo rất nhiều thiết bị để ngủ qua đêm trên lưng chừng vách đá, chỉ dựa vào một sợi dâu treo 
mình trên không trung, ăn uống vệ sinh đều phải giải quyết tại chỗ. Núi cao hai nghìn mét, dù đi 
bộ cũng phải mất đến nửa ngày, huống hồ đây là vách đá dựng đứng không thể đặt chân. Ngước 
nhìn vách đá vươn cao ngút tắm mắt ấy, người nào người nấy đều thầm hít vào một hơi lành 
lạnh. 


Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh nhẹ nhàng nhất, xung phong đi đầu, theo sát phía sau là đội 
trưởng Hồ Dương và Ba Tang, sau đó là Mẫn Mẫn, Trương Lập, Sean, Trác Mộc Cường Ba, 
pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam đi đoạn hậu. Leo được chừng hơn ba chục mét, Nhạc Dương mới 
bắt đầu để lại các điểm cố định dọc đường. Để bảo đảm an toàn, họ tăng mật độ các điểm cố 
định lên, cứ năm mét lại chết một lần, vì dây thừng không đủ độ dài, nên họ chỉ dùng hai sợi 
làm dây an toàn, mỗi khi qua điểm cố định lại thắt nút vào, sau khi người cuối cùng vượt qua 
điểm đó, lại phải tháo dây, rút chốt cố định ra. Mười người cứ thế lợi dụng hai sợi dây thừng, 
hình thành nên một con sâu nhỏ dài hơn trăm mét khó nhọc bò trườn trên vách đá cheo leo. 
Vừa phải cố định, lại vừa phải rút chốt cố định ra, leo chưa được bao lâu, cả đoàn đã phải dừng 
lại nghỉ ngơi một lúc. Trong đó, những người đi đầu tiên và cuối cùng, hẳn là những người phải 
làm việc nhiều nhất. 


Lẽ ra leo vách núi cũng không khó khăn như thế, nhưng vì họ phải mang theo cả ba lô và các 
thứ vũ khí nặng nề, mỗi người mấy chục cân, cộng lại cũng đến mấy trăm cân, nên càng thêm 
khó khăn gấp bội. 


Suốt cả một ngày treo lửng lơ trên vách đá, dù là đối với thể lực hay ý chí, cũng đều là một khảo 
nghiệm. Hầu hết thời gian, mọi người phải bám vào vách đá dựng đứng như lũ thạch sùng. Vách 
đá nàu thực sự quá đỗi phẳng phiu, các khe nứt và chỗ gồ ra rất ít, chỉ hơi bất cẩn một chút là sẽ 
trượt chân ngay, tuy rằng không đến nỗi rơi xuống, nhưng xước xát là điều không thể tránh 
khỏi. Vì không có các trang bị phòng hộ, mới leo được chừng hai trăm mét, khuủu tay, đầu gối 
của cả bọn đều trầy xước cả. 


Leo đến khoảng bốn trăm mét, đội trưởng Hồ Dương phát hiện đinh chốt cắm trong khe đá bị 
lỏng, bèn chuẩn bị gia cố thêm một cái nữa, đột nhiên dưới chân trượt một cái, toàn thân lập tức 
mất điểm tựa, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cái đinh chốt ấu quả nhiên đã lơi ra. Sợi dây chính bị 
tuột khỏi chốt cố định, Ba Tang bên dưới đột nhiên cảm thấu có thay đổi, mà lúc ấu, anh ta 


Trang 1.679/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đang ở trong trạng thái bán nghỉ ngơi, hai tay không bám vào chỗ nào, chỉ có hai chân là đang 
đạp lên vách đá. Biến cố bất ngờ đó, khiến Ba Tang mất thăng bằng, cả người rời khỏi vách đá, 
trọng lượng toàn thân đều treo lên sợi thừng an toàn. Tiếp đó là Đường Mẫn, cô bỗng dưng cảm 
thấy trầm xuống, cơ thể rời khỏi vách đá. Chỉ nghe “cạch cạch”, lại có thêm hai cái định chốt 
tuột ra, ba người lấy sợi thừng làm trung tâm, vạch một vòng cung trên không, đu từ bên trái 
sang bên phải. Một thứ gì đó văng ra khỏi ba lô của Đường Mẫn, Đường Mẫn “ối” lên một tiếng, 
Trương Lập ở phía sau cô vốn định vươn tay ra bắt lấy, nhưng thứ đó bị văng ra quá xa, chỉ chớp 
mắt thôi đã không thấy đâu. Tất cả mọi việc, chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, đội trưởng Hồ 
Dương lập tức nghĩ xem có nên cắt đứt dâu an toàn của mình để dâu chính không bị chịu tải quá 
nặng hay không, nhưng con dao giắt bên hông mới rút ra được một nửa, thì đã thấy gót chân bị 
Ba Tang nắm lấy. Từ đôi mắt lạnh lùng của Ba Tang có thể đọc được ú nghĩ hết sức kiên định: 
“Nếu anh cắt dây, tôi sẽ quuết không buông tay ra đâu.” 


Cũng may hai chân hai tay của Trương Lập vẫn cố định trên vách đá, nên mới không tiếp tục 
trượt xuống, chặn phản ứng dây chuyền lại. 


Lúc này giọng của Trương Lập và Triệu Trang Sinh mới truyền đến tai những người khác: “Bám 
chặt trên vách đá, đừng cử động! Đang bị trượt đấy! ” 


Đội trưởng Hồ Dương ổn định lại cơ thể, dùng một cái định chốt khác cố định dây thừng chính, 
rồi tìm thấy điểm bám mới, cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba Tang và Đường Mẫn 
cũng đã trở lại được vách đá. 


“Rơi mất cái gì đấy? Mẫn Mẫn? ” Trương Lập hỏi. 


Đường Mẫn đáp: “Chẳng biết nữa, chắc là đèn pin, hoặc cuộn băng gạc gì đấu thôi, phải xem lại 
mới biết được. Không quan trọng lắm đâu, chúng ta tiếp tục lên thôi.” 


Càng lên cao, gió càng lớn, vách đá bị cơn gió lưu động tuần hoàn ở đây mài giũa cả ngàn năm 
càng trơn trượt, khó khăn hơn nữa là, cả vách đá lớn cao hai nghìn mét này, không có chỗ nào 
đủ cho cả mười người cùng lúc đặt chân nghỉ ngơi. Những lúc nghỉ, lúc nào cũng có một số 
người phải đeo mình lủng lẳng trên dâu thừng như bao cát, đồng thời, để đề phòng dây thừng 
chính không thể chịu được trọng lượng của tất cả mọi người, một số người khác vẫn phải tiếp 
tục giữ tư thế bám người vào vách đá như thạch sùng, luân phiên nghỉ ngơi. Cũng may, lúc ở 
bên dưới họ đã bắt được rất nhiều động vật, mà các loại thực phẩm giàu năng lượng này lại đóng 
một vai trò rất lớn trong khi leo núi. Nếu không có chúng, cả bọn thật không biết làm thế nào 
mà ăn uống giữa lưng chừng không như thế được. Mà sự thực là, từ trước khi xuất phát, Lữ 
Cánh Nam đã nghiêm khắc quy định với mọi người về yêu cầu ăn uống, dù sao thì khi treo mình 
như thế, cũng không thể nào đại tiểu tiện một cách thông thường được. 


Họ bắt đầu leo từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đến lúc trời sâm sẩm tối mới ngừng lại, bắt đầu lắp 
ghép linh kiện. Trên dưới hai hàng đinh cắm sâu vào vách đá, hàng ống sắt bên dưới cắm cheo 
chéo nghếch lên không, đỡ hàng ống phía trên, tạo thành một hình tam giác, đồng thời ghép 
với mép ngoài của hàng ống sắt phía trên, tạo thành một khung hình chữ nhật cố định, sau đó 
lại quấn thêm nhiều vòng dây nvlon chịu lực ở các mối ráp giữa ống kim loại với ống kim loại, 
tạo ra một bình đài trên không trung làm chỗ đặt chân. 


Phía trên bình đài, lại phủ xuống một tấm vải màu sắc ngụy trang nữa, vậy là coi như xong xuôi. 
Nếu nhìn nghiêng, trông sẽ giống như hai hình tam giác một lớn một nhỏ ghép lại với nhau. 


Trang 1.680/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Phần phía dưới hơi chìa ra một chút so với lều bạt, mọi người có thể bắc bếp đun lại các thứ thịt 
khô ở đấy. Đường Mẫn xử lụ vết thương cho mọi người, đồng thời để nghị hôm sau cần lót thêm 
một ít vải dàu vào những chỗ dễ bị cọ xát, tránh để vết thương rộng ra hoặc nhiễm trùng. 


Đường Mẫn đứng ở mép bình đài nhân tạo, gió lành lạnh thổi mái tóc tung bay lõa xõa, chỉ thấy 
vạt rừng bên dưới đã hóa thành một màn sương mơ ảo, áng mây nhàn nhạt tựa một làn khói 
nhẹ bốc lên nơi mặt biển, lại tựa như một tấm vải xô mỏng phủ trên biển câu xanh ngắt ngau 
trước mắt. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần sảng khoái lạ thường, chỉ muốn tung mình 
nhảy vút lên, học theo lũ chim dang rộng sải cánh bay lượn. 


Nhạc Dương ngồi xổm bên cạnh nhai thịt khô, ngắng đầu lên ngước nhìn, vách đá đỏ hệt như 
bức tường của một tòa cung điện thuộc về người khổng lồ, vươn cao lên tít giữa ngàn mây xanh, 
nhìn không thấy đâu là điểm cuối; ngó đầu xuống dưới, những cây cối cao lớn trong rừng đã liền 
thành một mảng lớn, chỉ có thể trông thấu một tấm lụa màu thúy lục, mỗi khi có gió thổi qua lại 
cuộn lên những đợt sóng nhè nhẹ. 


Vùng đất Shangri-la không thể nhận được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời này tối rất nhanh, từ lúc 
bắt đầu lắp ghép các giá sắt đến khi ăn cơm tối, tổng cộng chưa đến nửa tiếng đồng hồ, mà 
vâng dương ngoằn ngoèo hình rắn trên đỉnh Shangri-la đã từ màu vàng chới chuyển sang xám 
trắng, rồi đen kịt, biến hóa như nhảy cóc. Cả bọn ngồi trong lều, vạch ra một cách sơ lược các 
bước hành động ngày mai, rồi bắt đầu đi ngủ. Trời vừa tối đã ngủ, trời chưa sáng đã dậy, những 
ngày này, họ đã sớm hình thành thói quen đó. Ở nơi đây và thế giới bên ngoài tồn tại hai khái 
niệm thời gian hoàn toàn khác nhau, nếu đối chiếu theo đồng hồ nguyên tử họ đeo trên tay, lúc 
bắt đầu đi ngủ chỉ khoảng năm giờ chiều, còn lúc dậy chờ trời sáng thì khoảng sau bảy giờ. 


Nhưng đêm nay, có hai người không sao chợp mắt được. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra bao thuốc 
lá Trung Hoa cất giấu đã lâu, đốt lên một điếu, ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Những hiểm 
nguy anh từng trải qua không thể nói là ít, có điều gần kể với tử vong như hôm nay thì thực sự 
cũng không nhiều. Trong một cái chớp mắt, sống, hay là chết, ít nhất anh đã suụ nghĩ mất hai 
giây. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng, lúc đó nếu Trương Lập cũng trượt xuống, một giâu 
do dự đó của anh rất có thể sẽ khiến những người bên dưới đều bị trượt xuống hết. Ba Tang 
ngồi bên cạnh, ánh lửa đỏ hắt lên đôi mắt, khiến anh ta thoạt trông như thể một con sói đang 
tiềm phục ẩn mình trong bóng đêm. Ba Tang đang nhớ lại cảm giác nguy hiểm đêm hôm trước. 
Khi nào chưa nghĩ thông, anh ta sẽ tiếp tục giữ trạng thái cảnh giác cao độ thế này, cho dù là ở 
trong bóng đêm tuyệt đối như ở đâu. 


Đội trưởng Hồ Dương đưa bao thuốc nhàu nhĩ ra: “Làm một điếu không? ” 
Ba Tang nhấc tay lên từ chối: “Không.” 


Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi thuốc, làn khói mỏng nhàn nhạt chầm chậm tuôn ra nơi lỗ 
mũi, nói với giọng như thể đang tự giễu chính mình: “Hôm nay... tôi...” 


Ba Tang đứng lên nói: “Không cần nói gì cả, dù là ai ở bên dưới anh cũng đều sẽ làm thế cả 
thôi, chúng ta là một nhóm. Tôi vẫn chưa quên chuyện anh đã làm trên núi tuyết đâu.” 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn Ba Tang một hồi thật lâu, phả ra hết hơi thuốc này đến hơi thuốc 
khác, đoạn nói: “Anh là một người lính, là một người lính chân chính đã được lửa chiến tranh 
trui rèn. ” 


Trang 1.681/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang nhướng mắt nhìn bóng đêm xa xăm, trong đôi mắt ấy dường như có thứ gì đó đang 
sáng lên lấp lánh, phải một hồi lâu sau mới đáp lời: “Chỉ có điều, chiến hữu của tôi đều đã đến 
cùng một nơi hết cả rồi.” Dứt lời, anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Hồ Dương: 
“Cũng như những thành viên trong đội của anh vậy thôi! ” 


Đội trưởng Hồ Dương ngây người, cơ hồ đắm chìm vào trong cơn tư lự, mãi tới khi điếu thuốc 
cháy sát ngón tay, anh mới vội đưa đầu lọc lên môi hít mạnh hai cái, rồi mới dập thuốc, đứng 
lên, vỗ nhẹ lên vai Ba Tang như để biểu lộ sự đồng cảm. Anh biết, nếu Shangri-la đúng là nơi 
Ba Tang và đồng đội đã từng đến, vậy thì nơi đây, chính là chỗ những chiến hữu của anh ta 
chôn thâu. Đội trưởng Hồ Dương an ủi: “Thực ra, tôi luôn lấy làm hãnh diện vì bọn họ, họ đã 
tìm thấu thứ mình muốn tìm, ngoại trừ trong bệnh viện, tôi vẫn chưa từng thấu người nào ra ởi 
với sự bất an, kinh hoảng, hối hận và ảo não. Lúc lên đường, họ đều biết mình sẽ chết, rất bình 
tĩnh, rất thỏa mãn, tôi vốn rất lấy làm kỳ quái, cứ ngỡ rằng đó là do mình bị ảo giác. Thế nhưng 
hôm nay, trong khoảnh khắc rút đao ra cắt dây thừng đó, tôi cũng cảm thấy hết sức bình tĩnh, 
đầu óc còn sáng suốt hơn bao giờ hết.” 


Có tiếng loạt soạt vang lên, lại thêm một người nữa đi ra. Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Ai vậy? ” 
Ba Tang nói: “Cường Ba thiếu gia, sao không ngủ? ” 


Người vừa bước ra chính là Cường Ba thiếu gia. Gã khẽ nói: “Anh cũng không ngủ, là vì đêm 
hôm trước... ” 


Ba Tang giật bắn mình, nhưng vẫn hờ hững nói: “Anh cũng cảm thấy à? Cảm giác ấy, hết sức 
quái dị.” 

Trác Mộc Cường Ba nói: “Ừm, là cảm giác như bị người ta nhìn trộm vậy.” 

Đội trưởng Hồ Dương nói: “Hai người nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết? ” Trác Mộc Cường Ba 
bèn thuật lại chuyện đột nhiên thấy cảnh giác tối qua cho anh. Đội trưởng Hồ Dương nói: “Có 
chuyện như vậy à? Nhưng mà, tuy rằng ngôi làng ấy rất lớn, nhưng cũng không nhiều chỗ có 
thể ẩn náu mà. Người nào lại giám thị chúng ta được nhỉ? ” 


Ba Tang nói: “Không đơn giản thế thôi đâu, tôi có thể nói cho hai người một điều, tối hôm qua, 
tôi lờ mờ thấu, cảm giác đó, đã đánh thức phần nào đó trong kú ức, dường như có liên quan đến 
cái chết của những người đồng đội ấy! ” Trác Mộc Cường Ba thoáng giật mình, một cảm giác 
mừng rỡ không thể gọi tên chợt dâng lên trong tâm thức. 


“Nói gì thế? Anh Ba Tang lại nhớ ra gì à? ” Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh, và Trương Lập cũng 
ra góp chuyện. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Mấy người các cậu sao vẫn chưa ngủ? ” 
Nhạc Dương nói: “Nghe thấy tiếng Cường Ba thiếu gia đi ra, nên bọn tôi cũng ra theo.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Cậu cũng cảnh giác nhỉ, hơi có tiếng động thôi cũng không qua mắt 
nổi.” 


Nhạc Dương cười “hì hì”. Trương Lập nói: “Rốt cuộc là chuyện øì thế. Nói ra cho bọn tôi nghe 
với nào. ” 


Trang 1.682/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Phải đấy phải đấu.” Triệu Trang Sinh cũng nói. 


Mấy người thì thảm thảo luận bên ngoài lều. Không bao lâu sau thì Sean cũng đến tham gia. 
Không biết bao lâu sau, Nhạc Dương bỗng phát hiện: “Kỳ lạ thật, sao hôm nay tôi lại nhìn rõ 
được mặt mọi người nhỉ? ” Lúc ấy cả bọn mới ngớ ra, đêm nay không ngờ lại có ánh sáng. Phải 
biết rằng, những đêm trước ở Shangri-la, đêm nào cũng tối đen kìn kịt, giơ năm ngón tay ra 
cũng không nhìn thấy. Vậy mà lúc này, mọi người đều lờ mờ thấp thoáng nhìn thấy đường nét 
trên gương mặt nhau. Lúc ngắng đầu nhìn lên, cả bọn đều trợn tròn mắt, ngây cả người ra. 


Chú Thích 


—T.nraaanm 


1.Một loại câu ở miền Đông Bắc Trung Quốc. 


2.Phương pháp tính năm độc đáo của người Tạng, lấy thời điểm năm bắt đầu là năm 624 sau Công nguyên. Ví dụ: 
năm 132 theo cách tính "hỏa không hải” là năm 755 sau Công nguyên. 


3.Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, người được mệnh danh là cha đẻ của lúa lai thế giới. 


4.Bàn qua về ngọn nguồn sự vật. 


Trang 1.683/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương ®8 - Cạc Lối Ở Shaanegrti-la 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Nhạc Dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm, mấy ánh sao lấp 
lóe, bất giác thốt lên: “Hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Shangri-la lại tan đi, lại có 
thể thấy bầu trời sao rồi.” “Thật không? ” Trác Mộc Cường Ba cũng ngấng đầu lên. Có điều, gã 
và Nhạc Dương đều nhanh chóng phát hiện ra, những ngôi sao ấy có gì đó không ổn, đó không 
chỉ là những ánh sao lấp lánh, mà còn di chuyển với tốc độ rất nhanh, không giống như quỹ đạo 
của các vì sao chút nào. Trác Mộc Cường Ba đứng lên, nhíu mày nói: “Lạ thật đấy! ” 


Đá màu 


Nếu Shangri-la có ba tầng bình đài thật, thì bọn họ chỉ có thể trông thấu được tầng thứ nhất và 
thứ hai, vì tầng thứ ba và trên cao nữa lúc nào cũng bị mây mù che kín, không thể nhìn được. 


Nhưng hôm nay, đêm hôm nay, Shangri-la lại tựa như nàng dâu mới đêm động phòng, chỉ hững 
hờ phủ nhẹ một lớp sa mỏng, mây mù đều tan hết, chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết thần 
thánh. Khe nứt hẹp dài cong cong luôn bị mâu mù khuất lấp trên đỉnh đầu, giờ đây đã hiển hiện 
rõ rệt. Chỗ họ đang đứng là một thung lũng kẹt giữa hai mạch núi lớn, hoặc nói là một mạch núi 
nứt toác ra cũng không có gì sai. Hai bên có mấy ngọn núi cao sừng sững cùng nghiêng nghiêng 
về phía trung tâm thung lũng, dáng hơi cong cong như răng sói. Nếu nói đây là một đóa sen, vậu 
thì những ngọn núi ấu chính là những cánh sen còn đang khép nụ. Lúc này giữa khe núi không 
ngờ lại khảm đầy sao trời lấp lánh, tựa hồ dải Ngân hà được kéo lại gần cả trăm lần, một chiếc 
mâm ngọc ló lên khỏi khe nứt, ánh sáng trong vắt đẹp đến ngất ngây lạ thường. 


“Trăng kìal ” Tất cả hân hoan reo lên. Vừa mới đây thôi, họ còn tưởng mình đã hoàn toàn tách 
biệt khỏi thế gian, không biết đang ở chốn nào nơi nào, giờ đây được trông thấy vầng trăng vắng 
bóng đã lâu, làm sao không kích động cho đành. Điều này ít ra cũng chứng minh họ vẫn còn ở 
một góc nào đó không ai biết đến trên địa cầu, chứ không phải đã rơi vào vực sâu của chốn địa 
ngục A Tù. 


Pháp sư Á La và mấy người đã chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng hoan hô cũng bước ra, ngạc 
nhiên phát hiện, Shangri-la vốn vẫn chìm khuất sau màn sương, giờ đã hoàn toàn hiển lộ trước 
mắt. 


“Giống hệt! Đúng là giống hệt! ” Đường Mẫn nhảy cẵng lên reo vang. Cô nói “giống hệt” ý là 
chỉ cảnh tượng nhìn thấy lúc này giống hệt như trong Hương Ba La mật quang bảo giám. Từ lúc 
họ đặt chân lên mảnh đất nàu, vẫn chưa ai dám khẳng định, liệu đâu có đúng là nơi họ muốn tìm 
kiếm hay không. Tuy rằng đã phát hiện ra dấu vết người xưa để lại, nhưng dù sao ở bên dưới 
cũng không thể trông thấu những cung điện huy hoàng tráng lệ ấy, cũng không thể thấy vẻ đẹp 
tựa tòa thành trong mây, hay thánh địa Liên Hoa. Mãi cho tới đêm nay, họ mới tin chắc rằng, 
mình không đi lầm đường. Nơi đây, chắc chắn chính là nơi họ kiếm tìm rồi! 


Pháp sư Á La thì trầm ngâm suy tư: “Mạch núi ấy, đỉnh núi ấy, tại sao lại có cảm giác như đã 
thấy ở đâu rồi nhỉ? ÀI Phải rồi, núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, đêm hôm đó, mây mù cũng tan hết, 
nếu nhìn từ bên ngoài, hình dáng thực sự rất giống.” Nghĩ tới đây, ông chầm chậm nói: “Nói vậy 
thì, khe nứt trên đỉnh núi Tư Tất Kiệt Mạc, quả đúng là lối vào Shangri-la rồi! ” 


Trang 1.684/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương mừng rỡ nói: “Đúng rồi! Sao tôi không phát hiện ra nhỉ! Mọi người nhìn kìa, ngọn 
núi đối diện ấy, chỗ đấy đấy, độ cong của đỉnh núi thứ hai bên tay trái, với ngọn bên tay phải kia 
nữa, đó chính là núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc đấy! Chắc chắn chính là núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc 
rồi| ” 


Trương Lập tiếc rẻ nói: “Chà chà! Hồi ấy mà quyết tâm nhảy từ trên xuống, nói không chừng đã 
thành công rồi ấu chứ! ” 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn lên chỗ hõm, lắc đầu nói: “Nếu nhảy từ trên đó xuống, rất có thể sẽ 
rơi xuống biển, căn bản không có hụ vọng rơi xuống được mé bình đài bên này.” 


Lữ Cánh Nam lo lắng nói: “Nếu như, có người đặt thiết bị định vị ở bên trong Shangri-la, đồng 
thời có thể liên lạc được với bên ngoài, vậu thì muốn nhảy dù từ trên đỉnh xuống cũng không 
phải chuuện khó đâu.” Cô hết sức lo lắng, liếc nhìn Sean một cái, liền phát hiện ra pháp sư Á 
La cũng đang chăm chú nhìn anh ta từ phía sau. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nói: “Tôi hiểu rồi! Hai tấm bản đồ da sói ấy đều là thật! Vì vậy 
rất có khả năng được cắt ra từ cùng một tấm da sói! Suụ đoán của các chuyên gia không hề sai, 
chỉ là chúng ta đã chọn sai tuyến đường, nếu như lên đỉnh từ phía bên kia...” Gã chỉ ngón tau 
lên đỉnh đầu nói: “Rất có khả năng sẽ tìm được con đường thông thẳng tới tảng bình đài thứ ba.” 
Gã bất ngờ đứng lên, chỉ tau ra phía xa, lồng ngực phập phồng, đột nhiên lảo đảo, suút chút nữa 
thì ngã xuống dưới, may có Ba Tang và Trương Lập ở hai bên kịp thời chộp lại. 


Khi họ phát hiện ra lối vào ở U Minh hà, thực ra mọi người đều ngấm ngầm có cảm giác, vùng 
đất Shangri-la ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này, có lẽ không giống với nơi tuyệt hiểm mà 
Đường Thọ và Ba Tang đã từng đến qua đường đỉnh núi. Nói cách khác, e rằng nơi này chỉ có 
Bạc Ba La thân miếu đã biến mất trong lịch sử, chứ không có Tử kỳ lân nào cả. Song không ai 
nói ra điều đó, thậm chí cả Trác Mộc Cường Ba cũng không hề biểu lộ ra ngoài. Gã hiểu rõ, mọi 
người đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới phát hiện được đầu mối duy nhất ấy, chỉ cần 
khẳng định có sự tồn tại của Bạc Ba La thản miếu, vậy thì, cho dù có Tử kỳ lân hay không, bọn 
họ cũng không thể bỏ cuộc được nữa. Vì vậu, dọc đường tới đâu, Trác Mộc Cường Ba đều cố 
gắng nén nhịn cảm giác hụt hãng to lớn. Giờ đây đột nhiên phát hiện ra, nơi bọn họ đặt chân 
đến, vẫn có khả năng chính là nơi Đường Thọ và Ba Tang từng lui bước, Tử kỳ lân cũng rất có 
khả năng đang ở đâu đó quanh đây, thử hỏi gã làm sao mà không kích động, làm sao mà không 
mừng rỡ như muốn phát cuồng lên được? 


Triệu Trang Sinh gật gù: “Thì ra nơi này vẫn thông với thế giới bên ngoài, thì ra là thế! ” Dường 
như anh nghĩ ra điều gì đó, cả Sean cũng vậu. 


Lữ Cánh Nam nói với Ba Tang: “Lẽ nào các anh đi săn nhiều như vậy, mà không lần nào phát 
hiện ra hình dáng của ngọn núi đó? ” 


“Không, lần nào chúng tôi cũng đều đi trong sương mù, tầm nhìn chỉ giới hạn ở mấy trăm mét 


xung quanh mình thôi.” Nhìn bộ dạng chau mày của Ba Tang, Lữ Cánh Nam cho rằng anh ta 
không nói dối. 


Nhạc Dương nghỉ hoặc nói: “Tại sao bình thường trên đó lúc nào cũng có sương mù bao phủ thế 
nhỉ? Không biết những khi sương mù tan đi giống lúc này có quy luật gì chăng? ” 


Trang 1.685/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghe Nhạc Dương hỏi, mọi người cùng ngoảnh đầu hướng ánh mắt về phía pháp sư Á La. Chỉ 
nghe pháp sư đáp: “Trong các cuộn da không thấy ghi chép gì, hiện tượng tự nhiên được nhắc 
đến trong đó chỉ có một thứ được gọi là 'rồng ngắng đầu, ở tầng bình đài thứ ba. Có điều dường 
như cũng không có thời gian cố định, tình hình cụ thể thế nào không được ghi chép rõ ràng 
lắm.” Giờ đâu, mọi người đều đã rõ trí nhớ nhìn một lần là không quên của pháp sư Á La, ông 
đã nói không có, tức là không có. 


Mặt trăng xuất hiện áng chừng một tiếng đồng hồ, sau đó màn sương mù dần dần tụ lại, bầu trời 
trở lại tối đen. Có điều, họ đã phát hiện ra dáng vẻ thực sự của Shangri-la, mỗi người đều ôm 
theo bầu tâm sự, hồi lâu sau mới ngủ lại được. 


Hai ngày một đêm, nhóm người của Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng leo lên được vách đá 
dựng đứng. Trương Lập và Nhạc Dương lên đỉnh đầu tiên. Khi mấy người bọn Trác Mộc Cường 
Ba vẫn còn cách mấy mét nữa, đã nghe thấy Trương Lập hét vang: “A... A... A..., mẹ ơi mẹ 
Ơi... mẹ ơi... mẹ ơi.... ˆ 


Nhạc Dương cũng hét lớn: “Đây là cái gì... cái gì.... cái gì...” 


Tiếng vọng của hai người hòa vào nhau, khiến người ta có cảm giác không gian tĩnh lặng lạ 
thường. 


Leo lên được tầng bình đài thứ hai, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều giật mình cả kinh. Phần 
rìa của tầng thứ hai này không ngờ lại là một thế giới hoàn toàn khác so với tầng dưới. Nơi đây 
không có rừng nguyên sinh cây cối rậm rì che phủ, mà chỉ toàn gò đá nổi lô nhô khắp nơi, nhỏ 
thì cao mấy mét, mười mấy mét, lớn thì hơn trăm mét, liên miên nhấp nhô kéo dài, hình dạng 
thôi thì đủ mọi kiểu. Các loài thực vật chỉ nằm rải rác điểm xuyết giữa các gò đá. Có cây tre phủ 
phần đỉnh của gò đá như chiếc khăn bịt đầu, lại có cây buông rủ xuống từ hai bên như dải thắt 
lưng, lại có loài thực vật mọc lên thành một mảng xanh xanh giữa hai gò đá. Nhưng khiến người 
ta kinh ngạc nhất thì chính là bản thân những gò đá ấy, chúng không chỉ có một màu xám xịt 
hoặc đỏ nâu như đá ở tầng thứ nhất, mà giống một dải lụa màu chia thành tảng lớp rõ ràng, 
nom như tấm bảng pha màu của các họa sĩ vẽ tranh sơn dầu. 


Đỏ cam vàng lam lục chàm tím đen trắng xám... họ thực sự không thể đếm được tổng cộng có 
bao nhiêu màu sắc tổ hợp thành thế giới đầy những mảng màu kéo dài ra ngút ngát ấy, có 
những dải màu rất ngay ngắn, quấn từng vòng từng vòng vạch nên các đường đồng tâm hoặc 
những vòng xoáy ốc; lại có dải vặn vẹo uốn éo, trùng trùng điệp điệp như con sóng ngoằn 
ngoèo vươn về phía trước; lại có chỗ giống như côn cát, bị gió thổi lên từng tầng từng tầng nếp 
nhăn lăn tăn, cả không gian ngập tràn các màu sắc mê ảo. 


Đội trưởng Hồ Dương giải thích: “Đây chính là trầm tích dung nham của đại Tân sinh. Chúng 
chảy từ chỗ cao hơn xuống, rồi dần nguội đi ở đây, chất chồng thành từng gò đồi nhỏ. Trong 
dung nham có các khoáng vật khác nhau, nên tạo thành các dải màu khác nhau rõ rệt thế này.” 


“Thật... thật... kỳ lạ quá đi mất! ” Trương Lập thốt lên, bước mấy bước về phía trước, đột nhiên 
cả người nghiêng hẳn sang một bên, anh vội kêu: “Không ổn, không ổn! ” Càng đi về phía 
trước, cơ thể càng nghiêng nhiều hơn, cuối cùng thì lộn nhào một cú, lăn lống lốc vào một 
khoảng hõm tạo bởi mấy gò đá vây xung quanh. Nhạc Dương định tới cứu Trương Lập, nhưng 
cũng vừa bước được hai ba bước đã mất thăng bằng. Tuy nhiên anh phản ứng nhanh, vội vàng 
thụp gối xuống, hai tay chống đất, nên không bị lăn nhào như Trương Lập. Lúc nàu Trương Lập 


Trang 1.686/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng đã đứng lên, có vẻ lấu làm khó hiểu với cú ngã vừa rồi của mình. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Đó là do ảo giác đấy, nguyên lý cũng giống như cậu cảm thấy 
choáng váng khi đi trong lòng sông băng thôi, thị lực của chúng ta có thể phân biệt được những 
đường thẳng và đường gấp khúc đơn giản, nhưng màu sắc phức tạp và đường cong khúc khuủu ở 
đây làm nhiễu thị giác. Cậu trông thấu một đường thắng, kỳ thực lại là một con dốc, nhưng cơ 
thể cậu thì vẫn tiếp tục đi như trên đường thẳng, kiểu như cậu nhìn thấu phía trước có bậc 
thang, nhấc chân bước lên mà lại đạp vào khoảng không ấu, thân thể đột nhiên mất thăng bằng. 
Mọi người hãy cố gắng đi vào phía bên trong, bằng không nếu để mất thăng bằng ngã lăn ra 
khỏi bình đài thì toi đấu. Đợi khi nào cơ thể mọi người dân dân thích ứng với sự sai biệt thị giác 
này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển xanh liền trời biếc, rừng cây nối 
nước ngàn, mây bay dưới chân, nước chảy trên đá, cảnh sắc hết sức lạ thường nhưng cũng rất 
đẹp mắt. Gã ngấng đầu lên, lại thấu tầng bình đài thứ ba ấn nấp trong mây mù, chỉ có mấy dải 
thác như lụa buông xuống trong gió. 


Theo ghi chép từ các cuộn da trong làng Công Bố, tầng bình đài này có rất nhiều di tích, đều cổ 
xưa đến mức không biết là do ai xây dựng, còn cả hơn trăm ngôi làng lớn nhỏ, đều đã hình 
thành từ trước khi người Qua Ba đến đây. Nhưng nhìn thấy cảnh ngộ của làng Công Bố, bọn 
Trác Mộc Cường Ba cũng không có nhiều ảo tưởng. Có trời mới biết ở đâu đã xảy ra chuyện gì, 
những ngôi làng ấy có thể bảo tồn được trong thế giới đầu rẫy dã thú hoành hành này, bản thân 
điều đó thôi đã là một k tích rồi. 


“Tại sao không trực tiếp làm luôn dâu treo đưa thẳng lên tầng thứ ba, còn phải băng qua tầng 
bình đài thứ hai nàu làm quái gì nhỉ? ” Nhạc Dương lẩm bẩm thu ống nhòm lại. Trên vách đá 
không thấy thang trời do dây leo mọc tạo thành nữa. 


Trương Lập lườm anh một cái, nói: “Cậu thì biết cái gì, những chỗ có nước ngầm rỉ ra như thế 
không dễ tìm đâu. Nếu không lợi dụng địa thế đặc biệt phân thành từng tầng từng đoạn đó, thì 
không thể nào lắp đặt thiết bị đưa người lên xuống được, đầu tiên là cậu đã không thể làm được 
dây thừng nào dài hơn nghìn mét được rồi.” 


“Hơn nữa để lộ mình giữa không trung thật quá nguy hiểm, lũ chim chóc và mãnh thú sẽ phá 
hoại các thiết bị, ” đội trưởng Hồ Dương bổ sung. 


“Vậy từ đâu chúng ta có thể leo thẳng lên tảng thứ ba luôn không? ” Nhạc Dương lại hỏi đội 
trưởng Hồ Dương. 


Pháp sư Á La lắc đầu trả lời thau: “Không thể. Vách đá chỗ này toàn là hình nón ngược nghiêng 
vào bên trong, cơ hồ không tìm thấu chỗ nào để bám tay, giống như lúc chúng ta ở dưới tầng 
thứ nhất vậy. Bằng không, tùy tiện chọn bừa chỗ nào cũng có thể leo lên được, chúng ta hà tất 
phải đi vòng một vòng lớn thế làm gì.” 


Nhạc Dương thở dài: “Chậc, xem ra vẫn phải băng qua cả bình nguyên này rồi, không biết còn 
phải đi bao nhiêu lâu nữa nhỉ.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Đừng ở đó thở ngắn than dài nữa, dò đường trước đi.” 


Đầu tiên là tìm nguồn nước, cắm trại dò đường. Trong khu rừng nguyên sinh bốn bể toàn nguụ 


Trang 1.687/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cơ này, không tìm hiểu rõ tình hình xung quanh là không thể được. Họ dè dặt tiến lên mép tẳng 
bình đài thứ hai, dọc đường cũng không phát hiện ra dấu tích nào của các loài thú dữ lớn. Sau 
đó, cả bọn tìm được một dòng suối nhỏ, xem ra chính là đầu nguồn của dòng suối chảy trong 
khe núi ở thôn Công Bố. Trác Mộc Cường Ba quyết định cắm trại nghỉ ngơi ở đây, để bọn Nhạc 
Dương, Trương Lập đi kiểm tra xung quanh. 


Chưa đầy mười phút sau, lều trại còn chưa dựng xong, đã thấy ánh đỏ trên đồng hồ nguyên tử 
nhấp nháy, Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? ” Nhạc Dương ở đầu bên kia 
nôn nóng gọi: “Cường Ba thiếu gia, anh đến đây xem đi, tôi và Trương Lập phát hiện được một 
số thứ.” 


Đó là một vạt câu bụi mọc giữa rừng toàn những câu khổng lô có gai, cao chừng mười mét, một 
tấm vải to tướng phủ lên bên trên, tấm vải đã rách bươm, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là một 
cái dù. Trác Mộc Cường Ba nói: “Chúng ta đi vào xem sao.” Trong vạt câu bụi ấu đầy gai nhọn. 
Thứ thực vật quái dị đó gai chĩa dài cả mét, tua tủa đâm ra giữa các thân cây như những lưỡi 
kiếm, muốn đi vào bên trong thực sự hết sức khó khăn. Trác Mộc Cường Ba cầm con dao pha 
ra sức phạt bớt gai nhọn mở đường. Lúc đến được bên dưới tấm dù, từng khúc xương trắng lù lù 
hiện ra trước mắt. Qua phán đoán sơ bộ cho thấy chúng thuộc về một người đàn ông. 


Đội trưởng Hồ Dương ngắng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng tầng gai nhọn chi chít, xuyên qua 
những tán câu cao ngất phía trên, lờ mờ có thể trông thấy lối ra ẩn khuất sau màn sương xám xịt 
của Shangri-la. Tất cả mọi người đều cùng nghĩ đến một điều, xem ra người này, chắc là đã liều 
mình nhảy từ trên đỉnh núi tuyết xuống, anh ta may mắn không nhảy xuống biển, nhưng rồi rốt 
cuộc cũng vẫn phải mất mạng. 


Nhạc Dương nhặt một mảnh vải rách dưới đất lên, dùng sức giật mạnh, đoạn nói: “Cũng không 
lâu lắm đâu, vải dù còn rất chắc.” 


Đội trưởng Hồ Dương quét mắt một vòng xung quanh khu rừng, mặc dù không nhìn rõ lắm, 
nhưng anh vẫn nói với giọng khẳng định: “Không còn lưu lại thứ gì khác, cả bao đựng đồ cũng 
không.” 


Sean nói: “Người nhảy dù thường không đeo ba lô quá nặng, trước tiên là bất tiện khi mở dù, 
thứ nữa là rất khó khống chế. Thông thường, bọn họ sẽ buộc các thứ cần thiết vào máy phát tín 
hiệu hoặc thiết bị gì đó tương tự như thế thả dù xuống trước, sau đó mới dựa theo vị trí của máu 
phát mà nhảy dù. ” 


Triệu Trang Sinh hờ hững nói: “Thì ra, chúng ta không phải những người duy nhất đến được 
đâu.” 


Trương Lập bổ sung thêm: “Ùm, bọn họ không chỉ có một người.” Ai cũng đều hiểu, trên đỉnh 
núi tuyết, chẳng ai lại ngu xuẩn đến mức một mình nhảy thẳng vào vòng tau của Tử thần như 
thế. Hắn là ít nhất cũng phải là một đám người giống như họ. Giờ đây họ mới chỉ phát hiện một 
cái dù, nói không chừng, ở những chỗ khác cũng có nữa. 


“Tìm... tìm thấy rồi...” Nhạc Dương bò toài ra đất, cần thận chui vào giữa một rừng gai nhọn. 
Khi anh chật vật chui lùi được ra, trên tay đã có thêm một tấm thẻ sắt đã gỉ sét buộc vào dâu 
xích nhỏ. Tấm thẻ này rất giống với thẻ quân nhân của các binh sĩ ngoại quốc, bên trên khắc 
tên, số hiệu và thời gian. Người đàn ông tên là Walt này sinh năm 1972. Đội trưởng Hồ Dương 


Trang 1.688/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


suy nghĩ giây lát, rồi nhớ lại: “Tôi nhớ ra rồi, mấy người thuộc nhóm tay Walt nàu mất tích năm 
1991, lúc đó tôi đang khảo sát ở đỉnh Chomolungma. Họ có hai mươi mấy người, chia làm ba 
nhóm, hình như là đi chinh phục đỉnh Hạ Bang Mã. Về sau có tin báo bị mất tích ba người, 
chúng tôi còn tham gia công tác tìm kiếm nữa, nhưng không có thu hoạch gì hết.” 


Nhạc Dương nói: “Thì ra là vậu, xem ra ba vị dũng sĩ nhảu xuống này không thể phát ra tín hiệu 
gì nữa, vì vậu những người phía sau cũng đành phải bỏ cuộc. ” 


Ngoài mấy thứ đó ra, họ không phát hiện được gì thêm. Trác Mộc Cường Ba nói: “Đi thôi, trở 
về chỗ cắm trại, kể cho mọi người chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc về đến nơi, trời đã tối mịt. 
Sau khi kể lại mọi chuyện, mọi người bàn bạc một phen, vẫn chưa biết ở đâu có sinh vật gì kỳ dị 
hay không. Cắm trại trên câu lúc nàu không an toàn bằng dựng lều dưới đất, mỗi đêm ít nhất 
phải có hai người trở lên canh gác, ngoài ra cách bố trí các lều trại cũng phải điều chỉnh lại, bên 
ngoài khu cắm trại có bổ sung thêm một số hố bẫu và cọc bắt voi đơn giản, chỉ hụ vọng đừng 
gặp phải các loại sinh vật khổng lỏ cao ba bốn tảng nhà. 


Còn người nhảy dù dũng cảm kia, lại mang đến cho bọn Trác Mộc Cường Ba thêm nhiều nghi 
vấn hơn nữa. Nếu đã có không chỉ một người nhảy dù, vậu thì những người khác chẳng lẽ đều 
nhảy hết xuống biển rồi? Hay là đã sinh tổn được ở vùng đất hoàn toàn cách biệt này? Nhưng ở 
bên ngoài không hề có bất cứ tin đồn nào về con đường thông đến Shangri-la. Mọi người thảo 
luận một hồi, xét thấu chỉ có ba tình huống có thể dẫn đến kết quả này: một là không có người 
nào sống sót trở ra, hai là những người đi ra được vẫn giữ kín như bưng về hành trình ấy, khả 
năng cuối cùng là vì họ nghiên cứu chưa đủ kỹ càng, nên không thể tra được nhiều đầu mối hơn. 
Đối với họ, hai khả năng đầu đều không phải tin tức tốt lành, nhưng vì họ không hiểu nhiều lắm 
về nơi này, vì vậu cũng không thể nào đưa ra được một kết luận chính xác. Cuối cùng vẫn là 
pháp sư Á La đưa ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu may mắn có thể phát hiện được 
làng mạc và dân cư còn sót lại trên tầng bình đài thứ hai này, chắc có lẽ sẽ tìm hiểu được nhiều 
thông tin hơn nữa từ họ. 


Đêm khuya, ở một góc nhỏ không ai để ú đến, một bàn tay đang nắm một thiết bị còn nhỏ hơn 
viên đạn một chút, trông như một cái đỉnh ốc, khẽ ấn nhè nhẹ, thiết bị sáng lóe lên một cái. 
Người cầm nó biết rằng, thiết bị phát tín hiệu này đã bắt đầu phát sóng vô tuyến ra bên ngoài 
theo quy luật nhất định. Y không do dự nữa, lập tức cần thận chôn thiết bị nhỏ ấy xuống, nhẹ 
nhàng lách đi. 


Bóng người chôn thiết bị ấy vừa đi, một bóng người khác lại đến chỗ đó, đào lên, lấp lại cần 
thận, ấn một cái trên đầu, tắt thiết bị phát tín hiệu, rồi bỏ vào trong túi. 


Khu vực không người ở Tây Tạng. Trong một chiếc xe tiếp nhận tín hiệu vệ tỉnh đã được ngụu 
trang, một hồi còi báo động gấp rút vang lên làm gã đàn ông cao lớn đang sau ngủ giật mình 
tỉnh giấc, nhìn vào màn hình ra đa, rồi vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi. 


Lahsa. Max đưa điện thoại cho Merkin. Merkin thấp giọng hỏi mấy câu, rồi một nụ cười đắc ý 
chợt hiện lên trên gương mặt: “Cuối cùng chúng cũng đến rồi! ” Y mở máy tính xách tay, kết 
nối mạng, số liệu bản đồ lập tức gửi qua. 


Nhìn nụ cười của ông chủ, Max cũng thấu hưng phấn hẳn lên: “Ở đâu vậy? ” 


Merkin nói: “Cách chỗ chúng ta lên đỉnh lần trước chưa đầy sáu mươi kilomet.” 


Trang 1.689/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Hải ” Max kêu lên: “Nói vậy thì chỗ lần trước chúng ta đến cũng gần chính xác rồi còn gì, thật 
không thể nào ngờ được. Nhưng mà, sao lại thế chứ? Ông chủ, bao nhiêu nhóm đã mất mạng ở 
gần đỉnh núi đó, liệu có phải nên đợi thêm một thời gian, tôi sợ bọn chúng cố ú...” 


Merkin nói: “Không... màu không hiểu đâu, tấm bản đồ đó vốn là đồ thực, còn nhớ tao đã bảo 
mày gì không, hai tấm bản đồ ấu cùng chỉ đến một điểm đích. Chỗ đáng sợ của U Minh hà là 
bóng đêm vô cùng vô tận và dòng chảy ngầm cuồn cuộn, chỗ đáng sợ của núi tuyết là sương mù 
dày đặc trên đỉnh núi và từ trường khiến tất cả các thiết bị điện tử mất tác dụng, dù là con đường 
nào, cũng đều không thể dễ dàng mà đến được. Giờ đã có tọa độ, chúng ta có thể nhảy dù rồi. 
À, ngu xuẩn thật, có bao nhiêu đội leo núi đã lên được đỉnh, nhưng có mấy đội lên được từ đầu 
phía bên này đâu? Tao hiểu rồi, phía bên kia là sinh, phía bên này chính là tử, người nào bước 
qua cánh cửa nấy, cần phải từ bỏ hết mọi hụ vọng. Chẳng trách mà xưa nay vẫn chưa có ai 
thành công, thì ra nguyên nhân chính là thết ” 


` 


Y vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Soares: “Này, Kahn, anh mau đến Tây Tạng đi. Ä, 
không, chúng ta sẽ gặp nhau ở Kathmandu. Nhớ mang theo thành quả nghiên cứu của anh nữa 
nhé, lần nàu chúng ta phải cho chúng biết mặt một phen.” 


Đường Shangri-la gập ghềnh 


Theo sự chỉ hướng trong Hương Ba La mật quang bảo giám, hướng đi ở tầng thứ hai này trái 
ngược với tầng thứ nhất, là đi từ bên phải sang bên trái, khi đến gần chỗ mép bình đài mới có 
đường ởi lên tầng trên. Nếu tỉ lệ trong đó vẽ chính xác, vậy thì thời gian cần để vượt qua tầng 
thứ hai nàu chắc sẽ gấp ba lần tầng thứ nhất. 


Nhưng hành trình này không khó khăn như ở tầng thứ nhất. Nếu ở tầng bình đài thứ nhất là 
rừng nguyên sinh không khí ẩm thấp tăm tối, bốn bể đầu rẫy nguy cơ, thì trên tầng thứ hai này, 
đã bắt đầu hiển lộ những phong cảnh độc đáo. Nơi này giống một khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc 
gia, vừa tràn ngập vẻ nguyên thủy, thô hào, lại ấn chứa vẻ đẹp tinh tế, biến ảo. Không nhắc đến 
những màu sắc rực rỡ mê lụ khiến người ta có ảo giác, chỉ riêng muôn vàn hình thái kỳ dị của đá 
núi thôi cũng đã đủ khiến người ta ngắm nhìn không chán mắt rồi. 


Những ụ đá bệ đá gò đá cao mấy chục đến cả mấy trăm mét, sau khi được nước suối và gió ăn 
mòn, lại được những lớp nham thạch nóng chảy khác phủ lên, xâm thực, xuyên thấu, tầng tầng 
lớp lớp, hình thành nên những vẻ đẹp độc đáo tựa hồ có hàng ngàn bàn tay điêu khắc. 


Cũng hệt như lần đầu tiên họ thấy thôn Công Bố, đá núi ở đây cũng khiến bọn Trác Mộc Cường 
Ba không biết phải hình dung thế nào, chỉ cảm thấy khung cảnh toát lên một vẻ ngông cuồng 
hoang dã, không chịu bất cứ ước thúc hay phong cách nào. 


Nhìn từ xa, có chỗ trông như cánh tay người đàn ông gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn phá đất vươn 
lên đến tận mây xanh; lại có chỗ giống như tảng đá Ave 1, độc bá một phương, khí thế át hết 
mọi vật xung quanh; có nơi lại nối liền như bướu lạc đà, hoặc uốn lượn như lưng động vật, lại 
còn cả chỗ ngoằn ngoèo kéo dài bất tận, tựa như dải Vạn lý Trường thành sừng sững giữa chốn 
núi non, khí thế ngất trời. Thêm vào đó, khung cảnh lại được điểm xuyết bởi cây cối xanh tươi 
mát mắt, hoặc trong những vách đá cao ngất thẳng đứng bỗng như có người khổng lô dùng búa 
chẻ đôi ngọn núi, một dòng thác trắng xóa đổ xuống: hoặc giữa những đỉnh núi nhọn hoắt có 
những áng mây nô đùa đuổi bắt, biến ảo không ngừng: cũng có nơi mây mù bị vây giữa các đỉnh 


Trang 1.690/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


núi, cuồn cuộn trào cả ra, tựa như làn khói đặc quánh quây quanh thác nước. Lại còn có vô số 
hồ nước, cả lớn cả nhỏ, có hồ tròn vạnh như hạt trân châu, lại có hồ hình vâng trăng khuyết, 
nằm rải rác khắp cả vùng núi non trùng trùng điệp điệp, màu sắc rực rỡ chẳng khác nào phường 
nhuộm vải ở miền sông nước Giang Nam, sắc vàng như chanh, sắc cam như quứt, bên ngoài 
nhuộm thêm một vòng xanh ngọc bích; nếu không thì đỏ rực như ráng chiều, xanh ngắt như 
biển khơi, rồi phủ lên một lớp màu ngân bạch. Dù là đội trưởng Hỏ Dương đã đi nhiều biết 
nhiều, hay pháp sư Á La học vấn thâm sâu, hoặc Trác Mộc Cường Ba đã đi khắp các miền Nam 
Bắc cũng đều chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế, chưa từng thấy hồ nào như ở đâu, 
chưa từng thấy màu sắc nào như ở đây. Cổ nhân có câu: “Sông là dải lưng xanh, núi là trâm bích 
ngọc”, thực không sai chút nào. Khi nhìn lại, những núi những non ấy, đã bị mâu mù vấn vít 
quấn quanh, thời ẩn thời hiện, thoát cái đã hóa thành lầu vàng gác ngọc, khiến người ta chỉ 
muốn thả hồn theo gió. Đến gần hơn, cảnh tượng lại càng khiến người ta phải trầm trổ thán 
phục. Bề ngoài những khối nham thạch ấy tựa như dòng thác bị đóng băng, còn các dải màu 
uốn lượn chẳng khác nào cầu vồng, hai yếu tố kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ tạo thành 
một thể thống nhất, khiến người ta có ảo giác như thể cầu vồng rơi xuống cùng dòng thác cuồn 
cuộn chảy. 


Đi giữa rừng đá rực rỡ ấy, những tảng đá trụ đá hình dạng quái dị càng lúc càng nhiều, trụ thì 
giống như cây xương bồ chín khúc, vươn lên cao mãi; trụ lại giống suối phun nước ba tảng. Có 
lúc, bọn Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy như mình đang đi giữa một rừng binh khí của vương 
quốc người khổng lồ, đao, thương, kiếm, côn, xếp la liệt trước mắt, nhìn ngang lại thấu nào kích, 
nào cung, gần xa cao thấp đều không giống nhau; lại có lúc như lạc vào vương quốc tiền sử, các 
loài động vật quái dị to lớn nhăm nhe muốn bổ tới, muốn nhảy lên, muốn bỏ chạy, tựa hồ trong 
một chớp mắt đều đã bị phép thuật nào đó biến thành đá núi ở đây; đi tiếp về phía trước nữa, lại 
có những dải đá giống Bồ tát, giống con thuyền đi biển, giống voi chiến, giống sư tử đại bàng, 
nhưng nếu đổi góc nhìn khác, lại ra một hình dáng hoàn toàn khác trước, khiến người ta tưởng 
tượng ra muôn vàn thứ, mà lại chẳng thể nào hình dung chính xác được. 


Có khi phía trước đột ngột xuất hiện một tảng đá lớn chắn đường, thoạt nhìn trông tưởng không 
thể trèo qua, lúc đến gần lại chợt thấu ở giữa có khe nứt, một con đường ruột dê ngoằn ngoèo 
vươn ra phía trước rồi biến mất ở đằng xa như một kỳ tích. Cũng có lúc dưới đất đột nhiên mọc 
lên mấy trụ đá nhọn hoắt, cao ngất chọc tận mây trời, phía trên mấy trụ đá ấy kẹt cứng một 
tảng thiên thạch thể tích lớn hơn chúng gấp mấy lần, nhìn đung đưa như trứng để đầu đắng, vậu 
mà họ vẫn phải đi qua bên dưới tảng thiên thạch đó, mất mấy tiếng đồng hồ. Cũng có nhiều khi, 
họ phải vòng qua vòng lại trong các hang động như mê cung. Trong hang động đá núi lửa có 
một loại địa hình hết sức đặc biệt, nhìn thì tưởng bằng phẳng trơn bóng, nhưng thực chất lại có 
những lỗ nhỏ dạng tổ ong. Khi có nước suối chảy qua, thứ nham thạch như miếng bọt biển này 
hút đầu nước, người nào bất cẩn giẫm lên đó sẽ chẳng khác nào giẫm phải bẫy, vách đá xung 
quanh sẽ như thằng bé nghịch ngợm tè ra một dòng nước suối trong mát phun lên người kẻ 
không mav. Mỗi lần như thế, những người khác đều cười ồ lên sảng khoái. 


Họ cứ vừa cười vừa nhanh nhẹn tiến lên phía trước, dọc đường chông gai, song ai nấy hưng 
phấn lạ kù, cảnh sắc tươi đẹp cùng không khí trong lành của nơi đây đủ để xua tan mọi mệt mỏi. 
Phía trước không có đường, thì tìm một con đường khác, gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng 
rừng, thiên nhiên vĩ đại cũng không chút tiếc rẻ mà đem hết thảy mọi quang cảnh kỳ dị nhất của 
thế gian phơi bày ra trước mặt họ, khiến họ không ngớt trầm trồ thán phục trước núi non, câu 
cối, mâu trời của nơi đâu... 


Trang 1.691/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Còn về các loài sinh vật, sau khi quan sát hình thái các loài sinh vật dọc đường ởi, họ phát hiện 
hình thể của các loài động vật họ côn trùng có xu thế thu nhỏ lại nhanh chóng. Sean giải thích, 
đây là một quá trình tiến hóa, thể hình của các loài côn trùng có xương ngoài tăng đến một kích 
cỡ nhất định sẽ ngừng lại; trong khi đó các loài sinh vật xương trong mới xuất hiện lại có thể trở 
nên to lớn hơn nữa. Lúc nàu, côn trùng đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, mà con nào nhỏ hơn 
thì dễ lần trốn hơn, có cơ hội sống sót cao hơn... tất cả đều chỉ vì sinh tồn! 


Điều làm họ cảm thấu may mắn nhất là, loài quái thú cao ba tầng lầu mà họ luôn lo lắng từ đầu, 
đến nay vẫn chưa xuất hiện lần nào! 


Ngày thứ mười ở tầng bình đài thứ hai, họ không thể không rời khỏi vùng ven để đi sâu vào bên 
trong. Vì địa hình nơi này hơi giống chiếc xe goòng, bên ngoài cao bên trong thấp, phần mép 
bên ngoài chỉ còn lại những đồi đá trơ trọi. Mà lúc này, họ đã ba ngày không phát hiện được 
dòng suối nào, nước dự trữ cũng sắp hết đến nơi. 


Từ vùng ven đi vào bên trong chừng gần chục câu số, cuối cùng phát hiện một vùng hồ có thể 
lấy nước, liên tiếp chín cái liền. Kích cỡ và hình dáng của chín cái hồ này giống nhau đến kinh 
người, hệt như một hàng dấu chân của người khổng lỏ để lại trên bề mặt nham thạch. Nơi đây là 
một vùng đất trũng, xung quanh có vô số dòng chảy ngầm đổ dồn vẻ, diện tích mỗi cái hồ áng 
chừng khoảng bốn năm chục cây số vuông, nối liền thành một chuỗi ngay ngắn. Bên bờ hồ rải 
rác những khu rừng đá thưa thớt, các trụ đá cái cao cái thấp, nhưng bề ngoài rất giống nhau, na 
ná một loại nấm ăn có tên là nấm đùi gà. Kỳ thực, người đầu tiên phát hiện ra rừng đá nàu nghĩ 
rằng, những trụ đá ấy rất giống với sinh thực khí của đàn ông, chỉ có điều không dám nói ra mà 
thôi. 


Lúc này, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng về phương hướng của cả nhóm. Sean cho 
rằng, vùng xung quanh không thấy có nguồn nước nào rõ rệt, dải đất bên rìa thạch lâm chỉ mọc 
toàn những cây cao to rậm rạp, nơi đây có khả năng là nơi tụ tập của quái thú, sau khi lấy đủ 
nước, cần lập tức rời đi. Nhưng hầu hết mọi người còn lại đều cho rằng, bây giờ trời đã muộn, 
dù có rời đi cũng không thể trở về khu vực mép bình đài, rồi cũng vẫn phải ở lại trong rừng sâu, 
so với đụng độ quái thú trong rừng sâu, thì chi bằng cứ ở lại bên hồ nước, ít nhất thì ngàu mai 
cũng có thể mang theo được nhiều nước hơn. Mà kết quả quan sát khu vực rìa xung quanh hồ 
nước cho thấy, không phát hiện ra dấu chân hay xương cốt của loài động vật khổng lô nào, 
thậm chí còn chẳng phát hiện ra dấu vết hoạt động của loài sinh vật nào cả, trong hồ cũng hết 
sức bình lặng. Lữ Cánh Nam phán đoán sơ bộ, nơi này không có quái thú qua lại, ít nhất là mấy 
ngày gần đây chưa từng xuất hiện, và khả năng có sinh vật sống theo đàn lớn ở khu vực quanh 
đó cũng rất thấp. 


Về vấn đề này, Nhạc Dương đã đưa ra mấy suy luận: thứ nhất, hồ nước này chỉ hình thành trong 
thời gian ngắn, chẳng hạn ở tảng thứ ba hoặc tảng thứ hai nàu đổ mưa lớn, những dòng chảy 
ngầm sẽ dồn vào các chỗ trũng thấp rồi hình thành nên một hồ nước thế này, khi mưa ngừng 
lại, hồ nước sẽ lại nhanh chóng biến mất; thứ hai, các dòng chảy ngầm tụ lại thành hồ này lộ ra 
trên mặt đất ở nơi nào đó khác, những chỗ đó tiện lấy nước hơn, vì vậy các sinh vật quanh vùng 
cũng tự nhiên chẳng đến đây tụ tập làm gì, mà chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua; thứ ba, xung 
quanh đây có một kẻ săn mồi siêu cấp cực kỳ đáng sợ, nơi nàu đã trở thành hồ nước riêng của 
chúng, các loài sinh vật khác đương nhiên cũng không dám lại gần, còn việc không để lại dấu 
tích thì bởi bùn dưới đất rất mềm, dù là có dấu chân hay vết tích gì cũng sẽ biến mất rất nhanh, 


Trang 1.692/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mà sau khi chết thì xương cốt cũng chìm hết xuống dưới bùn thôi. 


Nếu suy luận của Nhạc Dương chính xác, thì bên bờ hồ này chẳng những không nguy hiểm, mà 
ngược lại còn là một nơi tương đối an toàn. Nói theo cách của Trương Lập là, dù có kẻ săn mồi 
siêu cấp đáng sợ ấy tồn tại đi chăng nữa, thì chỉ cần bố trí mấy cái bẫy đơn giản để phát hiện và 
cảnh báo là cũng đủ rồi. Các loài vũ khí uy lực lớn của họ, chính là chuẩn bị để đối phó với 
những kẻ săn mồi đáng sợ như thế kia mà. 


Chỉ có Ba Tang ủng hộ quan điểm của Sean. Lý do của anh ta rất đơn giản, hồ nước này quá 
yên tĩnh, yên tĩnh đến bất bình thường, yên tĩnh đến mức có gì đó kỳ dị. Nếu không phải vạn 
bất đắc dĩ, anh ta quyết không muốn cắm trại ở đâu một chút nào. 


Muốn đưa ra phán đoán giữa cảm tính và lý tính là tương đối khó khăn, không ai nghi ngờ lú 
luận của Sean và trực giác của Ba Tang, có điều, cũng không ai phản bác lại quan điểm của 
Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam. Chủ yếu nhất là, đối với những người liên tiếp nhiều ngày thiếu 
nước, cái hồ trước mắt có thể nói là một thứ dụ hoặc, những người có thể kháng cự lại sự hấp 
dẫn của nó thực sự rất ít. Trương Lập thấy mọi người cứ do dự không quyết, bèn đưa ra một hệ 
thống phòng ngự và cạm bẫy hoàn thiện hơn nữa. Anh sẽ đào một cái hào cách ly xung quanh 
khu trại, bên cạnh hồ nước, đường kính ít nhất năm mét trở lên, trong hào bỏ các loại gỗ dễ 
cháy, đằng nào thì ở đâu nhiều nhất chính là gỗ, rồi tấm dầu vào. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, 
chỉ cần đốt lửa là sẽ hình thành một vách chắn hết sức hiệu quả. 


Nghe Trương Lập nói xong, đội trưởng Hồ Dương cũng gia nhập vào hàng ngũ những người 
ủng hộ hạ trại, Triệu Trang Sinh tất nhiên là theo sát Nhạc Dương, còn đối với Đường Mẫn và 
Lữ Cánh Nam, hồ nước còn một điểm lợi rất quan trọng khác... chính là có thể tắm rửa. Tuy họ 
đã quen với việc bôn ba gió bụi, cả ngày làm bạn với đầm lầy bùn đất, nhưng thiên tính của phụ 
nữ vốn là vậy, nếu có thể tắm mà phải bỏ lỡ cơ hội thì họ còn khó chịu hơn cả bị giết chứ chẳng 
nghi. Cảm giác quần áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào người như một cái khăn bông dính đầy 
nhựa cao su, vừa lành lạnh vừa trơn trơn ấu, họ còn thấy sợ hơn cả gặp phải quái thú khổng lồ, 
đặc biệt là khi ở bên cạnh Cường Ba thiếu gia, cảm giác ấy lại càng chết người hơn nữa. Trong 
hai phe, Ba Tang và Sean rõ ràng rơi vào thế yếu, thậm chí họ còn chẳng có cả tư cách để thảo 
luận, cục thế rõ ràng là nghiêng hẳn về một phía. Người duy nhất không có ý kiến là pháp sư Á 
La, một Mật tu giả. Đối với ông, thích ứng với mọi hoàn cảnh để sinh tổn vốn là điều cơ bản 
nhất. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba quyết định sẽ hạ trại lại đây, đồng thời đề nghị mấy người 
bọn Nhạc Dương đi kiểm tra xung quanh. Trương Lập bận sắp xếp các cạm bẫy, Nhạc Dương 
bèn gọi Triệu Trang Sinh cùng mình đi ra xung quanh xem xét. 


Có điều, lần nàu Nhạc Dương không kiểm tra trong vòng bán kính một trăm mét xung quanh 
khu trại như thường lệ. Anh dẫn Triệu Trang Sinh đi xa dần, hơn nữa hình như còn không hề 
chú ý đến những cây to nghiêng ngả và các bụi cây bị đè dẹp xuống, tâm tư cơ hồ đã để ở một 
nơi khác. 


Trong rừng u ám, lạnh lẽo, gió luôn lách khắp mọi nơi khiến cây cối run rấy phát ra những âm 
thanh xào xạc, khiến người ta bất giác đưa tay lên khép cổ áo. Mặt đất phủ đầu rễ cây và dâu 
leo, ngoài ra chỉ có các vũng nước đọng, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh người trước kẻ sau 
giẫm lên đất bùn ẩm ướt, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong khu rừng u tĩnh, gấp gáp mà 
dường như vẫn có chút kìm nén. 


Trang 1.693/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Triệu Trang Sinh vẫn chưa nhận ra vẻ dị thường của Nhạc Dương, vẫn tấp tếnh bước theo phía 
sau, không ngừng hỏi han: “Này, Nhạc Dương, hình như chúng ta đi xa khu trại quá rồi thì 


2». 13 


phải. 
“Không xa, tôi đang đo đạc một chút.” 


“Có phải cậu phát hiện được gì rồi không? Sao cứ đi thẳng mãi thế? Đi nữa là đến bên dưới tầng 
bình đài thứ ba, đó là khu bị khuất bóng, liệu có quá nguy hiểm không? ” 


“Biết rồi, cứ đi đi.” 


“Nhạc Dương, cậu xem kìa, mấy cái câu kia sao nghiêng hết cả đi thế kia nhỉ? Rễ câu cũng bật 
cả lên nữa. Lạ thật, cây to thế kia mà, lẽ nào bị gió thổi bật cả lên? ” 


“Chỗ này sao mà gập gà gập ghẻnh thế, chỗ nào cũng đầu các vũng nước nhỏ, chẳng may mà 
trượt ngã thì tôi hết quần áo thay rồi đấy. Nhạc Dương, cậu còn đồ thay không? ” 


“Hết rồi. ” 


“Được chưa thế, chúng ta đi xa thế này rồi cũng có phát hiện con vật lớn nào đâu, có phải nên 
đi vòng về khu trại rồi không? Hôm nay cậu làm sao thế? Cứ đi mãi về một hướng, cũng chẳng 
bảo tôi là phát hiện được gì rồi.” 


Nhạc Dương dừng lại, đột nhiên xoay người đối diện với Triệu Trang Sinh. Triệu Trang Sinh 
nhìn chằm chằm xuống đất, thốt lên: “Nhạc Dương, cậu xem, cái vũng nước này trông kỳ lạ 
thật, sao mà giống dấu chân thế nhỉ? ” Anh ta lấy tay đo thử độ dài của vũng nước ấy, lại nói 
tiếp: “Chậc, nếu là dấu chân, thì con này cũng to lắm đấy, chắc chúng ta không gặp phải quái 
thú cao ba tầng nhà gì đó đâu nhỉ... Khục khục, may mà tôi không có cái miệng chim lợn như 
Trương Lập. ” 


Nhạc Dương ngần ngừ giây lát, cuối cùng cũng chảm chậm cất tiếng: “Còm à, tôi...” 
Triệu Trang Sinh đột nhiên kêu lên: “Có động tĩnh! ” 


Có tiếng lạo xạo vang lên, Nhạc Dương ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một con vật nhỏ trông như 
con thằn lằn đứng trên hai chân chạy vụt ra bên dưới bụi cây, đang tròn mắt cảnh giác nhìn hai 
kẻ không mời mà tới khổng lồ. Triệu Trang Sinh nhanh chân đuổi lên mấy bước, cười cười: 
“Thần lằn! Không phải chứ? Con này còn bé hơn con tắc kè hoa mà thầu giáo tôi ở Đức nuôi 
nữa, chắng lẽ đó chính là tổ tiên của nhân loại trong truyền thuyết? He he, xem ra phải bắt về 
cho anh Sean giám định rồi.” 


Con thằn lần nhỏ ấu dường như cảm nhận được nguy hiểm, vội chui tọt trở vào bụi câu. Nhạc 
Dương thấy không có gì nguy hiểm nữa, liền nhìn chằm chằm vào Triệu Trang Sinh hỏi: “Còm 
à, tôi hỏi cậu, mấy đêm nay cậu đã làm gì vậy? ” 

“Gì hả? Cái gì mà làm gì? Thì ngoài canh đêm ra, chỉ có ngủ thôi thứ còn làm gì nữa.” Triệu 
Trang Sinh không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, mệt mỏi nghiêng người dựa vào một 
tảng đá hình dạng kỳ dị. 


Nhạc Dương không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một nắm những thiết bị phát tín hiệu trông như 
viên đạn, thả từng cái từng cái xuống đất, cuối cùng để lại một cái trên lòng bàn tay, xòe ra về 


Trang 1.694/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phía Triệu Trang Sinh: “Từ buổi tối hôm nhìn thấy khe hở trên đỉnh Shangri-la ở vách đá lớn, 
mỗi đêm cậu đều tìm cách đặt một cái thiết bị phát tín hiệu này, cho đến hôm nay tổng cộng đã 
có mười một cái, tất cả đều ở đâu. Có thể cho tôi biết, tại vì sao không? ” Giọng nói bình tĩnh 
của anh đã hơi run lên, ánh mắt Nhạc Dương nhìn Triệu Trang Sinh dần dần trở nên sắc bén. 


Triệu Trang Sinh không trả lời, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cậu giám sát tôi à? ” 


Nhạc Dương nói: “Đúng vậy, trong phạm vi có thể, chú Ú quan sát từng người đồng hành, đâu 
chính là nhiệm vụ giáo quan giao cho tôi. Chỉ là tôi không thể ngờ, thực sự không thể ngờ, đến 
cả cậu cũng... 


Triệu Trang Sinh không che giấu nữa, chỉ bướng bỉnh ngẩng cao đầu nói: “Đúng vậy, chính là 
tôi, cậu định làm gì? Giết tôi à? ” 


Nhạc Dương buồn bã chau mày: “Còm, cậu làm việc cho tổ chức nào? ” 


Triệu Trang Sinh cười cười: “Cậu có phải ngày đầu tiên làm lính trinh sát đâu, sao lại hỏi câu 
ngu xuẩn như thế. Hừ, chúng ta vào sinh ra tử để làm gì? Giáo quan giao cho cậu nhiệm vụ ấu, 
chắc chắn cậu không thể nghi ngờ mình tôi phải không. Chắc là cậu cũng biết, trong những 
người sống sót ra khỏi U Minh hà, thử hỏi có mấy người không có mục đích của mình chứ? 
Đừng có mà bảo với tôi là cậu lại cao thượng đến mức quên sống quên chết vì một người hoàn 
toàn không liên quan gì đấy nhé! Cậu dám nói là cậu không có mục đích không? Chẳng qua chỉ 
là ông chủ đứng sau lưng mỗi người khác nhau mà thôi. Hôm nay cậu đã vạch trần sự việc ra rồi, 
vậy thì tốt, chúng ta cứ thẳng thừng luôn đi. Nếu người sau lưng tôi đến đâu, tôi cũng sẽ cho cậu 
được chút lợi ích, thấy sao hả? ” 


Nhạc Dương thấy trái tim mình nguội lạnh, tiếc nuối lắc đầu: “Tôi từng nghĩ rằng, chúng ta sẽ là 
những người bạn thân thiết nhất, cậu cũng không phải là người có thể bán đứng bạn bè vì lợi 
ích, sao cậu lại trở thành như thế? Ở Đức, rốt cuộc cậu đã học những gì? ” Anh như thể đang 
nhìn một người hoàn toàn xa lạ. 


Triệu Trang Sinh cười khổ nói: “Lẽ nào cậu không phát hiện ra? Con người bao giờ chẳng sống 
vì một số lợi ích nào đó, đây chính là chân lú của cuộc đời. Mỗi người đều có giá của mình, đó 
chính là giá trị của cuộc sống, cậu cũng không thể nào thoát ra khỏi cái vòng đó. Tôi làm việc 
mình cần phải làm vì một cái giá thích hợp, phải lấy mạng ra đổi đấy. Cậu biết mà, thực ra tôi 
không hề muốn đối đầu chính diện với cậu một chút nào, nếu cậu thực sự đã quên tình bạn từng 
có giữa chúng ta...” Khẩu súng trong tay anh ta lặng lẽ từ từ giơ lên. 


“Đừng ngu ngốc nữal ” Nhạc Dương cũng giơ súng lên, chỉ có điều, anh có chính khí lẫm liệt, 
tốc độ rút súng cũng nhanh hơn Triệu Trang Sinh nhiều. Nhạc Dương một tay cầm súng, một 
tau nắm cái máy phát tín hiệu đó, nói với Triệu Trang Sinh: “Sử dụng các dòng hạt năng lượng 
cao sinh ra mạch xung biến tân, phát đi tín hiệu sóng điện theo từng khoảng thời gian nhất định, 
rồi vệ tinh đồng bộ tiếp nhận, lại truyền đi qua các trạm trung chuyển trên mặt đất. Phương 
pháp tiên tiến lắm, nhưng vô dụng thôi! Dù tôi không phát hiện ra, dù tôi để chúng lại chỗ đó, 
người ở sau lưng cậu cũng không nhận được tín hiệu gì hết. Cậu chưa trèo lên đỉnh núi tuyết đó, 
nên cũng không biết ở đó có từ trường rất kỳ quái, tất cả mọi tín hiệu sóng điện từ đều bị hút 
hết. Tín hiệu của cậu cũng không thể nào phát đi được! Cậu đừng ảo tưởng nữa, tôi đảm bảo với 
cậu, người của cậu tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này đâu! ” Nhạc Dương ném mạnh cái 
máy phát tín hiệu cầm trong tau vào mặt Triệu Trang Sinh, sắc mặt Triệu Trang Sinh biến hẳn 


Trang 1.695/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đi. 


Ngữ khí Nhạc Dương trở nên mềm mỏng hơn: “Đừng như vậy nữa được không. Chắc cậu cũng 
biết, tôi không bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày chúng ta cầm súng chĩa vào nhau thế nàu, 
cũng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương đến cậu. Hôm nay tôi dẫn cậu đi xa như vậy, chính là không 
muốn để những người khác biết. Trở vẻ đội ngũ, tiếp tục tiến lên phía trước với mọi người đi. Ở 
vùng rừng nguyên sinh này, sức của chúng ta là cực kỳ nhỏ bé, mỗi ngày đều phải tranh đấu với 
mọi thứ xung quanh để sinh tồn, hà tất phải tranh đấu với nhau nữa? Tôi có thể không nói 
chuyện hôm nay với bất cứ người nào khác, chỉ cần cậu đừng làm những chuyện tổn thương đến 
mọi người nữa. Cậu hỏi tôi gia nhập đội ngũ nàu với mục đích gì, vậy thì tôi có thể nói cho cậu 
biết. Mới ban đầu, đó chỉ là nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ, đó đã trở thành sứ mệnh. Trong 
suốt quá trình ấy, mạng của tôi, đã được Cường Ba thiếu gia và những đồng đội khác liều chết 
cứu về tổng cộng bốn lần, ít nhất có bốn lần tôi đã chết chắc, thế nhưng tôi vẫn sống, đây chính 
là nguyên nhân tại sao tôi lại ở đâu. ” 


Triệu Trang Sinh như thể đã hiểu ra: “Để báo ân? ” 


Nhạc Dương nói với giọng khinh thường: “Cậu lại sai rồi. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ báo 
ân gì cả, chỉ là khi ở cùng với mọi người, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất đủ đầy, chỉ đơn giản vậu 
thôi. Vận mệnh của mọi người đã trói chặt lại với nhau, chúng tôi có thể vừa cười đùa vừa đối 
mặt với mọi thiên tai nhân họa và tất cả kẻ địch mạnh nhất, dù cho gặp phải bao nhiêu khó 
khăn, khi ở bên mọi người, cậu sẽ không thấu sợ hãi nữa. Chẳng những vậy, chặng đường này, 
sẽ là kú ức cả đời không thể nào quên được, đặc biệt là khi cậu cống hiến một phần sức lực, dù 
chỉ là rất nhỏ nhoi thôi, cậu cũng sẽ hiểu rõ được giá trị tổn tại của mình hơn bất cứ lúc nào. 
Cảm giác ấu, sợ rằng cậu chưa bao giờ có rồi. Vì vậu, tôi hụ vọng, cậu có thể gia nhập với chúng 
tôi. Ở vùng đất nàu, cho đến hiện giờ, chúng ta là những con người duy nhất còn sống sót, sao 
chúng ta không thể buông bỏ tất cả mọi thành kiến mà đoàn kết lại chứ? ” 


Triệu Trang Sinh cúi đầu không nói gì, nhưng khẩu súng trên tay đã từ từ hạ xuống. Nhạc 
Dương cũng hạ nòng súng xuống. Nhưng trong chớp mắt, Triệu Trang Sinh lại giơ súng lên. Lần 
này, anh ta nhanh hơn Nhạc Dương. “Nghe cũng có có lý lắm đấy, lại cảm động nữa, nhưng 
như cậu nói đấy, tôi không có cảm giác đồng sinh cộng tử giống cậu và bọn họ. Nếu cậu không 
nói chuuện này ra, nói không chừng chúng ta còn có thể chung sống hòa bình; nhưng cậu đã 
vạch trần tôi rồi, vì vậy...” ngón tau đặt trên cò súng của Triệu Trang Sinh nhất thời cũng không 
thể nào bóp lại, chỉ thấy Nhạc Dương đứng đối diện với anh ta đang trợn tròn mắt, nhìn chằm 
chằm vào mình như không thể tin được, không ngờ lại cũng giương súng lên, cậu ta thật sự 
muốn chết hay saol 


Tiếng súng cùng lúc vang lên, Triệu Trang Sinh bắn trúng cánh tay cầm súng của Nhạc Dương, 
nhưng Nhạc Dương lại bắn vào chỗ khác. Anh ta ngây người, Nhạc Dương không bắn mình, vậu 
cậu ta bắn gì? Chỉ nghe Nhạc Dương lớn tiếng hét lên: “Mau chạy đi! ” 


Thằn lằn tiền sử 


Triệu Trang Sinh vẫn còn chưa hiểu ra, chỉ cảm thấu một luồng sức mạnh khổng lồ từ chỗ eo 
hông truyền lại, tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, thân thể bỗng nhẹ bẫng, sao mình rời 
khỏi mặt đất thế nàu, màu đen ấy, có phải là máu không? Máu sao đỏ đến mức hóa đen thẫm 
thế kia? 


Trang 1.696/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Còn Nhạc Dương lại nhìn thấy, tảng nham thạch kỳ quái sau lưng Triệu Trang Sinh bỗng nhúc 
nhích, lắng lặng không một tiếng động, mở cặp mắt to như chuông đồng. Anh vừa cất tiếng 
cảnh báo, con vật khổng lô đã há miệng đớp một cái, nghiến Triệu Trang Sinh vào trong, máu 
tươi bắn tung tóe khắp mặt đất. Phát súng của Nhạc Dương bắn trúng một bên má con quái vật, 
khiến nó đau đớn hất văng Triệu Trang Sinh, đồng thời đứng bật hắn dậu. Sắc trời lập tức tối 
sầm, thân hình nó thật đáng sợ, không ngờ còn cao hơn cả những bụi câu cao mười mấy mét 
kia. Tảng đá lớn mà Triệu Trang Sinh dựa vào, hóa ra lại chính là cái đầu của con quái khổng lồ 
này! Nhạc Dương giật mình chấn động, trong đầu chỉ vang lên một giọng nói: “Quái thú cao ba 
tầng nhà! Quái thú cao ba tầng nhà...” 


Thể hình cao lớn cùng hàm răng dài sắc nhọn như những lưỡi mã tấu lập tức khiến Nhạc Dương 
liên tưởng đến kẻ săn mồi khủng khiếp nhất kủ Jura, khủng long bạo chúa! Tuy con vật trước 
mắt không giống trên phim lắm, nhưng chắc chắn không sai, chúng đều là những kẻ săn mỗi 
đáng sợ nhất. Nhìn bể ngoài, nó giống một con cá sấu khổng lô biết đi đứng trên hai chân. Bị 
con quái vật đi đứng như người lại mọc một cái đầu dài như cá sấu ấy nhìn chằm chằm, tự sâu 
trong đáy lòng Nhạc Dương bất chợt dâng tràn cảm giác sợ hãi của một con mồi. Nhưng lúc nàu 
anh không thể né tránh nữa. Anh liếc mắt nhìn theo hướng Triệu Trang Sinh bị hất văng lên rơi 
xuống, nghiến chặt răng, vừa nổ súng vừa dùng thiết bị liên lạc trên đồng hồ nguyên tử cầu cứu. 
Đồng hồ nguyên tử không có hồi âm, Nhạc Dương giờ mới sực nhớ ra, anh và Triệu Trang Sinh 
đã đi quá xa. Đạn nã vào con cá sấu hình người làm bắn tóe ra lên một thứ huyết tương màu 
xanh, nhưng chỉ khiến nó càng thêm nổi trận lôi đình, căn bản không thể gây ra những vết 
thương chí mạng. Con vật khổng lỏ gầm lên, khiến người ta run rấu, rồi nó cúi đầu làm mặt đất 
rung bần bật. Nhạc Dương sợ hãi ngây ra mất mấy giây, đến khoảnh khắc sinh tử mới lách được 
người né theo bản năng. Con quái vật không thu thế kịp, đâm thẳng vào một thân cây lớn. 
“Âm” một tiếng, gốc cây khổng lỏ đã bị con quái vật khỏe vâm đó húc bật, nghiêng sang một 
bên. Con quái lại ngắng đầu gầm lớn, thân hình đung đưa, tách hai thân câu lớn ra, lao về phía 
Nhạc Dương. 


Nhạc Dương cảm súng nấp sau một thân câu đường kính mấy mét, bàn tau đã hơi run rấu, 
không ngừng tự nhắc nhở chính mình: “Bình tĩnh đi nào, Nhạc Dương, mày phải bình tĩnh. Con 
quái ấu ngoài được cái to xác ra thì chẳng có gì đáng sợ cả, không có gì đáng sợ cả... Mày nhất 
định phải nghĩ cách báo cho Cường Ba thiếu gia, nhất định có cách... Phải rồi! Lựu đạn khói! ” 


Mặt đất chấn động, con quái vật khổng lô đã hất thân câu Nhạc Dương ẩn nấp sang một bên. 
Nhạc Dương phơi ra lồ lộ giữa một khoảng đất trống, chỉ còn biết cầu khẩn lựu đạn khói sẽ có 
hiệu quả nữa mà thôi. Con cá sấu khổng lồ giận đùng đùng nhìn con vật hai chân đã gâu đau 
đớn cho thân thể nó, nhất định phải bắt nó bỏ vào miệng nghiền nát ra mới hả được cơn giận 
này. Đột nhiên, con côn trùng nhỏ ấy phóng ra những tia sáng chói lóa, rồi một hóa làm hai, 
luồng sáng ấy phát ra những âm thanh khó chịu bay về một phíal Kẻ săn mồi đã bị chọc giận 
hết cỡ! Nó gầm lên đuổi về phía đó. 


Lông ngực Nhạc Dương vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống, anh không dám do dự thêm dù 
chỉ một giây, vừa nãy tay hơi run run, ném quả lựu đạn đi không được xa lắm. Trước khi con vật 
giống khủng long bạo chúa ấy quay đầu lại, cần phải thông báo với bọn Cường Ba thiếu gia, 
bằng không cả mình lẫn Triệu Trang Sinh đều không thể thoát khỏi. Anh rút ra một câu gậy 
ngắn, bẻ đôi ra, một luồng khói tím cuồn cuộn dâng lên. Nhạc Dương ném cây gậy tỏa khói 
sang hướng khác, còn mình thì lợi dụng sự yểm hộ của các thân cây bò về phía Triệu Trang 


Trang 1.697/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sinh. 


Trong trại, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang mới lắp xong đài quan sát. Họ vừa từ trên một thân 
cây lớn trèo xuống, bỗng nghe thấy tiếng gầm váng động cả không gian từ trong rừng dội ra, 
mặt đất rung lên, kế đó lại có hai tiếng khác nữa, mọi người trong trại đều ngừng tay, đưa mắt 
nhìn về phía âm thanh ấu. 


Trương Lập và Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh hàng cột bắt voi vẫn chưa chôn xong, chỉ thấu 
pháp sư Á La lướt tới, nói: “Sinh vật khổng lỏ, lấy vũ khí, chúng ta đi! ” 


“Sinh vật khổng lỏ? ” Sắc mặt Trương Lập lộ vẻ nghi hoặc, âm thanh nghe có vẻ đáng sợ thật, 
nhưng âm thanh lớn chưa chắc gì thể hình đã lớn. Lữ Cánh Nam dường như biết được Trương 
Lập đang ngờ vực điều gì, liền dừng tay, cảm khẩu AK47 nhanh chóng chạy đi, buông lại một 
câu: “Mặt đất rung lên, con vật này rất lớn, cậu canh giữ ở đây, hoàn thành nốt hàng cọc bẫu voi 
ấu đi.” 


“Sao tôi chẳng thấy gì cả nhỉ? ” Trương Lập nằm rạp xuống đất thử cảm giác. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn về phía đó chau mày nói: “Là hướng đi của Nhạc Dương và Triệu 
Trang Sinh.” Đường Mẫn đặt thanh củi trên tay xuống, kéo kéo vạt áo gã, rồi chỉ về phía xa xa: 
“Cường Ba, anh nhìn xeml ” Một làn khói tím uốn lượn trên bầu không. Ba Tang cũng từ trên 
đài quan sát nhảy xuống, còn cách mặt đất hai chục mét liền vung tay ra, lợi dụng dâu móc để 
đáp đất, không nói một lời đã chạy đi lấy vũ khí hạng nặng, rõ ràng anh ta cũng đã thấy màn 
khói đó. “Đạn khói cầu cứu! Bọn Nhạc Dương gặp nguụ hiểm rồi! ” Trác Mộc Cường Ba còn 
chưa nói dứt lời, đã lao về phía xảy ra chuyện. “Ba Tang, mang vũ khí theo tôi, Trương Lập, cậu 
và những người còn lại mau hoàn thành các cạm bẫy, rồi lên câu ẩn nấp.” 


“Nhạc Dương! Nhạc Dương! Các cậu ở đâu? Trả lời tôi! ” Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa hỏi, 
nhưng mãi cũng không thấy có hồi âm gì, bất giác thầm chửi: “Chết tiệt thật! ” Bốn người chạy 
như bay trong rừng về phía màn khói tím đang tản ra. 


Chừng mười phút sau, phía trước lại vang lên tiếng ầm ẩm, pha lẫn cả tiếng súng, Trác Mộc 
Cường Ba không khỏi lấy làm ngờ vực: “Sao bọn Nhạc Dương lại đi xa thế nhỉ?... Xem ra mấu 
người pháp sư Â La đã đến rồi.” 


Đến khi Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang chạy đến, cuộc chiến đã kết thúc, xác con quái vật 
khổng lồ nằm vật ra đất, vô số thần lằn nhỏ bâu vào, tổng cộng phải đến cả trăm con ngốn ngấu 
trên xác chết quái thú, cảnh tượng như thể một miếng thịt lớn bò bị kiến bu đen. 


“Nhạc Dương! ” Nguy hiểm đã qua, Trác Mộc Cường Ba không buồn đưa mắt nhìn cảnh tượng 
khủng khiếp trước mặt, lập tức nghĩ đến Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh vẫn đang nấp trong 
tán câu. Họ vòng qua xác chết con khủng long bạo chúa, khiến bọn thằn lằn nhỏ náo động một 
phen, nhưng chỉ thoáng chốc sau đã vên lặng trở lại. Nhìn thấy hàm răng nhọn hoắt còn nguyên 
vẹn kia, Ba Tang lập tức nhớ đến bộ răng đã cắm phập vào thân thể người đồng đội Lalacat của 
mình. 


Đến bên cạnh gốc cây, chỉ thấu Nhạc Dương đang ngồi dưới đất, vạt áo xé ra băng trên cánh 
tay, còn Triệu Trang Sinh thì gối lên đùi anh, nửa phần thân dưới và nửa phần thân trên đã đứt 
la, chỉ còn dính một lớp da. Trái tim Trác Mộc Cường Ba như trĩu xuống, gặp phải tình cảnh 


Trang 1.698/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nàu thì thần tiên cũng khó mà cứu được, chẳng ngờ Triệu Trang Sinh lại vẫn còn sống. Anh ta 
có thể cầm cự được đến tận giờ cũng đã là một k tích rồi. 


Nhạc Dương nói: “Còm phát hiện ra dấu chân khổng lỗ và các thân cây bị đổ nghiêng ngả, 
chúng tôi bèn lần theo dấu vết, tại tôi sơ ý, lẽ ra không nên dẫn cậu ấy đi xa thế. Tôi lẽ ra không 
nên dẫn cậu ấu theo...” Trong mắt anh chỉ còn toàn sự hổ thẹn và hối hận, trong vẻ đau đớn lộ 
ra trên gương mặt cũng thấp thoáng cả chút hoang mang. Ba Tang vỗ nhẹ lên vai Nhạc Dương, 
ú bảo anh không cần tự trách mình quá. 


Gương mặt Triệu Trang Sinh đã không còn chút sắc máu, đôi mắt lạc thần không biết đang nhìn 
Nhạc Dương hay Trác Mộc Cường Ba, hay ngắng lên nhìn bầu không, cặp môi nhợt nhạt mấp 
máu nói: “Cám ơn..., đây là, mạng. Cường Ba thiếu gia, tôi... tôi không có gì để nói... nữa, tôi 
chỉ muốn nghe anh hát, anh có thể hát cho tôi bài... Trời cao biển...” 


Trác Mộc Cường Ba quò một chân xuống, khẽ cất tiếng hát: “Thứ tha cho tôi cả đời ngỗ nghịch 
yêu tự do, cũng sợ có ngày sẽ vấp ngã, mất đi lý tưởng, ai ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có 
tôi cùng anh. Mất đi lú tưởng, ai ai cũng có thể, sợ gì ngày sau chỉ có tôi cùng anh...” Giọng ca 
trầm trầm hồn hậu lan tỏa trong khu rừng, tiếng ca tang thương mà hào sảng vắng đi vắng lại 
trên mặt đất, Triệu Trang Sinh thỏa mãn nhắm mắt lại, pháp sư Á La niệm lên một bài kinh siêu 
độ. 


Một con thằn lần nhỏ nằm bò ra trên thi thể quái thú nhốm người đứng thẳng dậy, nhưng rồi nó 
mau chóng phát hiện ra, miếng thịt vừa rứt được đã bị đồng loại không chút khách khí cướp 
mất, nó lại rứt một miếng thịt nữa, xem ra nhét đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn thưởng thức 
âm nhạc nhiều. 


Di thể Triệu Trang Sinh được khiêng về chỗ cắm trại, mọi người cùng mặc niệm tiếc thương 
người bạn yêu ca hát nàu của Nhạc Dương. Sau khi tìm hiểu tình hình, Sean đề nghị trở lại chỗ 
xác chết quái thú xem xét, tiện thể cũng xem luôn cả lũ thằn lằn nhỏ. Trương Lập an ủi Nhạc 
Dương mấy câu, rồi cũng tỏ ý muốn ởi cùng. Anh biết, lúc này nên để Nhạc Dương và bạn chiến 
đấu cũ ở một mình với nhau thì tết hơn,. 


Ba Tang dẫn bọn đội trưởng Hồ Dương đi tìm lại chỗ con quái thú, còn Nhạc Dương một mình 
cầm chiếc xẻng gấp xúc từng xẻng từng xẻng một, đào ra một cái huyệt, vừa đào, anh vừa hồi 
tưởng lại: “Hôm nay chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, ai sẽ khắc chữ lên tấm bia của chúng ta 
đây? ” Đó là câu Triệu Trang Sinh chính miệng nói với anh khi họ đứng trước gò Mã Ni lúc mới 
đến Shangri-la này, thật không ngờ, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Đồng thời, một câu nói 
khắc nghiệt khác của Triệu Trang Sinh cũng làm anh hết sức lo lắng: “Cậu nghĩ rằng trong đám 
người sống sót ra khỏi U Minh hà ấy, có mấy người không có mục đích riêng chứi ” 


Mấy người bọn Sean đi rất lâu mới trở lại. Sau khi cử hành một tang lễ đơn giản cho Triệu Trang 
Sinh, Nhạc Dương tự tay chôn bạn. Sau đó, Sean mới nhăn mặt nhăn mày phân tích một lượt. 
Theo anh ta, loài sinh vật ấy không phải khủng long bạo chúa, nhưng còn kinh khủng hơn. 
Miệng nó rộng hơn, răng dài hơn, sắc bén hơn, lưỡi tẽ ra, hơi giống thằn lằn, có thể bắt được 
những mùi cực nhẹ trong không khí, trên cổ có nếp nhăn, không gian hoạt động của các khớp 
xương cổ rất lớn. Đầu nó thậm chí có thể xoay chuyển một trăm tám mươi độ, chỉ trên to lớn 
mạnh mẽ, ngón chân có vuốt, đuôi hơi ngắn. Từ những dấu vết để lại trên các thân câu khổng lỏ 
cao cả trăm mét, con quái thú cao hơn mười mét này rõ ràng cũng biết leo trèo. Dựa trên những 


Trang 1.699/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thứ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày của nó, có thể thấy đây là loài động vật ăn thịt. Lúc họ thấy 
xác quái thú, da nó màu xanh nâu. Còn lúc Nhạc Dương trông thấy nó, da con quái thú này lại 
giống như màu sắc của nham thạch, chứng tỏ rằng nó có thể biến đổi màu sắc hòa lẫn với môi 
trường xung quanh như con tắc kè. 


Tóm lại, theo lời Sean, kẻ săn môi khủng khiếp này tuyệt đối có thể là bá chủ của vùng. Tuy da 
nó không dẻo dai bền chắc như da khủng long, nhưng nếu đúng là có khủng long Tụrannosaurus 
thì rõ ràng chúng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho loài sinh vật này mà thôi. Theo khái 
niệm sinh vật học, Sean gọi loài động vật này là thằn lần khổng lồ tiền sử. 


Đội trưởng Hồ Dương ngây ra một lúc lâu, rồi mới thẫn thờ nói: “Con quái vật to thế này, còn 
biến đổi màu sắc làm gì nữa? Còn biết trèo cây, vô địch mẹ nó rồi còn gì! ” 


Sean trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cái kết luận càng khiến người ta rùng mình kia: 
“Chứng tỏ rằng ở tầng này, có loài sinh vật nào đó lấy thằn lằn tiền sử làm thức ăn, mới khiến 
nó không thể không tự bảo vệ mình mà phải học cách biến đổi màu sắc và leo câu.” 


Nghe Sean nói con thằn lằn khổng lỏ đó đáng sợ nhường nào, mọi người bất giác đưa mắt nhìn 
sang hai người đã tiêu diệt nó là Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La. Lúc đó Nhạc Dương đang bảo 
vệ Triệu Trang Sinh, còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. 
Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói pháp sư Á La đã một mình giết chết con thằn lần khổng lỏ. 


Nhìn đám người ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được ấu, pháp sư Á La điểm đạm 
nói: “Mỗi loài sinh vật, đều có nhược điểm của mình.” 


Sean gật đầu: “Hình như mắt con thằn lằn ấu đã bị bắn mù, chắc là pháp sư Á La trực tiếp nhét 
lựu đạn vào hốc mắt, làm tổ chức não của nó bị hủy hoại hoàn toàn. Không biết tôi nói đúng 
không vậy? ” Thấy pháp sư Á La gật đâu, Sean lại bổ sung: “Có điều, tôi không biết làm cách 
nào mà pháp sư đứng được lên đầu con quái vật ấu.” Pháp sư Á La chỉ cười cười không nói gì. 


Vừa rồi, tiếng gầm của con quái thú đã khiến một dải xung quanh đây không còn con thú hung 
hãn nào dám lại gần, họ sẽ tạm thời được an toàn. Tuy nhiên họ vẫn còn một mối lo - chính là 
lũ thằn lần nhỏ kia. Sean nói, đó chắc chắn không phải đời sau của con thằn lằn khổng lỗ, mà 
giống như một dạng thằn lằn núi, có quan hệ cộng sinh với thằn lằn khổng lỏ. Lũ thằn lằn nhỏ 
tự đem thân mình làm mồi dẫn dụ các loài ăn thịt khác đến chỗ con thằn lằn khổng lồ mai phục, 
sau đó ăn thức ăn thừa của thằn lằn khổng lồ. Còn nếu thằn lằn khổng lỗ chết, đương nhiên lại 
trở thành thức ăn của thần lằn nhỏ. Vuốt trước của chúng cũng có móng sắc để xé thịt vật săn, 
khoang miệng cũng có hàm răng sắc nhọn, mà số lượng đông đến trăm con thì không thể là 
chuyện đùa. Vì vậy mấy người bọn họ đã tiện thể quăng lên xác con thằn lằn khổng lồ ấu một 
quả lựu đạn, nổ cho bọn thằn lằn con banh xác hết quá nửa. Đội trưởng Hồ Dương giải thích, họ 
trở về muộn thế là vì Sean ở lại giải phẫu con thằn lằn khổng lồ, còn mang vài thứ về nữa. 


Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Sean lấy trong ba lô ra một khúc xương còn cả thịt, 
chính giữa phình to. Đội trưởng Hồ Dương nói trông giống như một loại nhạc cụ tên là hồ ti. 
Sean nói, khúc xương này là khoang cộng hưởng của con thằn lằn khổng lồ, chỉ cần thổi đúng 
cách thì có thể phát ra tiếng gầm lớn như vậu, các sinh vật lớn xung quanh nghe thấy âm thanh 
đó, thì sẽ không dám lại gần nữa, trừ phi là loài sinh vật lấy con thằn lằn khổng lồ ấy làm thức 
ăn. Nhưng theo quụ luật của giới tự nhiên, chắc là không thể xuất hiện loài sinh vật nào như thế 
cả. 


Trang 1.700/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mọi người đều nhíu mày nhăn mặt, rốt cuộc cũng dễ dàng thổi được khúc xương kia dưới sự 
hướng dẫn của Sean. Nhạc Dương cho rằng, khúc xương này và câu sáo xương của Trác Mộc 
Cường Ba chỉ khác nhau về hình thức chứ công dụng thì chẳng khác gì mấy. Kế đó, Sean lại lấu 
ra mấy bình chất lỏng màu nâu vàng, nói với mọi người, đâu là nước tiểu của con thằn lần khổng 
lỏ đó: “Sau khi tiến hóa đến một mức độ nhất định, trong nước tiểu của động vật sẽ hàm chứa 
rất nhiều thông tin, bao gồm cả phạm vi lãnh địa, chu kỳ phát dục, số lượng chủng quần, thậm 
chí một số loài động vật còn có thể phân biệt được tuổi của đồng loại dựa trên nước tiểu nữa. 
Vào những lúc cần thiết, nước tiểu có thể trở thành một vách chắn, ít nhất cũng có thể làm mê 
hoặc hoặc xua đuổi những kẻ săn mồi khác.” Sean hưng phấn mở nắp chìa ra trước mặt mọi 
người, tựa hồ trên tau mình là một loại thức uống bổ sung năng lượng hấp dẫn lắm, chẳng hẻ 
chú ý đến Mẫn Mẫn đã bịt mũi chạy tít ra xa. Lúc Sean chuẩn bị cất mấy cái lọ ấu đi, Ba Tang 
nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta bỗng lên tiếng: “Còn một bình nhỏ kia là gì? ” 


Sean nở một nụ cười hết sức quý tộc, lấy ra một cái bình nhỏ, trông như bình penicilin. Bên 
trong cũng là chất lỏng, nhưng trong hơn nhiều. Anh ta cầm chặt nắp bình, lắc lắc vài cái, nói: 
“Cái nàu... nói thế nào nhỉ, kiểu như là một chất thông tin vậy ấu. Mọi người biết đó, có một số 
côn trùng và động vật lợi dụng ngoại kích thích tố để thu hút các con khác giới đến giao phối. 
Lại có một số sinh vật, khi gặp nguụ hiểm sẽ phát ra một loại chất có mùi rất nồng, để cảnh báo 
đồng loại chớ nên lại gần. Tôi nghe mọi người nói, khi con thằn lằn khổng lồ vừa mới chết, bọn 
thằn lằn nhỏ liền từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về, chứng tỏ rằng chúng đã bắt được 
luồng thông tin gì đó, báo cho chúng biết rằng sinh vật khổng lồ ấy đã trở thành thứ ăn được. 
Sau khi quan sát và phân tích, cuối cùng tôi tìm thấy chất lỏng này trong khoang đầu của con 
thần lằn khổng lồ, có lẽ nó đã tự hóa lỏng sau khi con thằn lằn chết... tương tự như kích thích tố 
vậy. Có nghĩa, thông tin mà chất dịch nàu chuyển tải là, một sinh vật khổng lỏ đã biến thành 
bữa ăn ngon lành. Tôi đã thử nghiệm với bọn thằn lằn con đó rồi, thứ chất lỏng này có thể khiến 
bọn chúng tấn công một cách điên cuồng. Mà ở nơi này, chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu 
loài động vật có thể bắt được thông tin qua mùi ấu, chúng ta có thể dùng nó để đối phó với các 
loài động vật lớn. ” 


“Chà chà, anh Sean giỏi quá. Chúng tôi còn chẳng biết là có thể lợi dụng bọn động vật để đối 
phó với nhau nữa.” Sean vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số lời khen ngợi. 


Sean chỉ gượng gạo cười, trong lòng thảm nhủ: “Nếu không phải để tự bảo vệ, cần gì phải làm 
rõ ra như thế, không biết có ai nghi ngờ ta hay không nữa. Không, chắc chắn là chúng đã nghi 
ngờ ta rồi, hừ, thế thì sao chứ, ta đã làm gì đâu chứ. Hừm, gượm đã... chuyện trên thuyền, hừ, 
chúng không có chứng cứ, chỉ cần Johnson không nghi ngờ ta, thì chúng cũng chẳng dám làm gì 
cả.” Nghĩ đoạn, anh ta vội chuyển qua chủ đề khác: “Đúng rồi, con thằn lằn đó sinh sống ở vùng 
này, vậy mà lại không dám đến gần nguồn nước, nói không chừng ở đây còn ẩn tàng nguụ cơ gì 
mà chúng ta chưa biết cũng nên.” 


&c . T43 


“Đêm nay chúng ta đề cao cảnh giác là được, đến tối tự khắc sẽ biết thôi.” Lữ Cánh Nam đưa ra 
kiến nghị, đồng thời cũng liếc sang nhìn pháp sư Á La, hai người đều thoáng lộ vẻ nặng nẻ rất 
khó nhận ra. Đối với họ, thân phận của Sean đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Thế nhưng, làm sao để 
Trác Mộc Cường Ba tin chuyện này đây? Lữ Cánh Nam lục lọi lại trong ký ức tất cả những gì 
Sean đã làm đã nói dọc đường đi, nhưng cũng không phát hiện ra được sơ hở gì. 


Trời đã tối hẳn, Nhạc Dương không sao ngủ được, bèn đổi luôn ca gác với Trương Lập. Trác 


Trang 1.701/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mộc Cường Ba biết trong lòng anh khó chịu, hầu hết thời gian đều để Nhạc Dương ngồi yên 
tĩnh một mình, còn gã thì dồn hết sức phụ trách giám sát tình hình xung quanh khu cắm trại. 


Không được bao lâu, Nhạc Dương chợt lầm bẩm nói: “Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, có phải 
mỗi người đều có cái giá của mình? Chúng ta đều đang nỗ lực không ngừng vì cái giá ấy? ” 


Trác Mộc Cường Ba nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy Nhạc Dương đang nhìn chằm chằm xuống 
mặt đất, nét mặt thẫn thờ u ám. Gã không hiểu ý Nhạc Dương lắm, bèn thuận miệng đáp: “Cậu 
nói giá trị của đời người à? Ừ...” Gã nghịch nghịch thanh củi đang cháu, sắp xếp lại suụ nghĩ 
trong đầu rồi nói: “Theo như tôi hiểu, giá trị của cuộc đời chia làm ba tầng lớp: giá trị đầu tiên 
chính là giá trị sinh tổn. Đó cũng là mục đích căn bản nhất của đời người. Nó cần đến những 
nhu cầu vật chất cơ bản nhất, như thức ăn để con người có thể tồn tại, và một cơ thể khỏe 
mạnh. Cho dù cậu muốn hoàn thành mục đích vĩ đại gì hay muốn làm nên sự tích kinh thiên 
động địa thế nào, thì trước tiên cũng phải thỏa mãn được điều kiện này - vẫn còn sống. Xét ở 
điểm này, con người và động vật chẳng có gì khác cả. Một khi mục tiêu căn bản nhất ấy đáp ứng 
được, thì tự nhiên sẽ bắt đầu nảy sinh khát vọng thực hiện tầng giá trị thứ hai, đó là giá trị xã 
hội. Con người muốn chỉ phối vật chất, đồng thời thông qua nhiều phương thức khác nhau để 
địa vị của bản thân được xã hội công nhận. Có lẽ đây chính là sự thể hiện giá trị tự thân mà cậu 
vẫn hay nói đó. Nó bao gồm cả nhu cầu về vật chất tinh thần, quan hệ giữa người với người, bối 
cảnh xã hội và một loạt các phương thức xây dựng gia đình, diễn sinh đời sau, toàn bộ những 
phương thức thể hiện giá trị bản thân cậu ra bên ngoài. Chỉ tổn tại trên thế gian nàu không thôi 
vẫn chưa đủ, con người cần phải thông qua nhiều phương thức khác nhau để khảo chứng tính 
tất nhiên và tất uếu của sự tồn tại của mình trên thế giới nàu. Đương nhiên, phương thức thường 
dùng nhất mà cũng là cơ bản nhất để thể hiện giá trị nàu xưa nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm 
trù tiền bạc, việc dùng một con số làm đại biểu cho tài sản mà một người tạo ra đã trở thành thói 
quen của tất cả mọi người. Tuy rằng có rất nhiều thứ là vô giá, thế nhưng, con người vẫn quen 
dùng một giá trị cố định để đo đếm. Vì vậy, nếu gượng ép nói đây là một giá trị của cuộc sống 
thì cũng không có gì sai cả.” 


Nói tới đâu, Trác Mộc Cường Ba lại đưa mắt nhìn xem Nhạc Dương có đang nghe hay không. 
Nhạc Dương đang mở tròn mắt, ngây người ra, bất giác buột miệng hỏi: “Thế còn tầng giá trị 
thứ ba? ” 


“Giá trị cao nhất hả? ” Trác Mộc Cường Ba cười điểm đạm. “Đó đương nhiên là giá trị tỉnh thần 
rồi. Thực ra, khả năng sáng tạo của con người không có giới hạn, đặc biệt là khi rất nhiều người 
tập trung lại. Họ sáng tạo ra được bao nhiêu giá trị, điều này quyết định bởi họ thỏa mãn tới 
mức nào đối với những gì mình sáng tạo ra. Nếu họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, họ sẽ 
vĩnh viễn chỉ theo đuổi tầng giá trị thứ hai. Thế nhưng, khi người nào đó đã đạt đến mức tự thỏa 
mãn về nhu cầu vật chất, về địa vị xã hội, người đó sẽ chuyển sang một hình thức thể hiện giá 
trị ở tầng cao hơn. Giá trị ấu, có lẽ là một thứ rất mơ hồ. Người có tài năng và học vấn, sẽ 
chuuên tâm dồn sức vào tài năng của họ, như các nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng chẳng hạn; còn 
những người bình thường, thì phải nhờ đến tôn giáo hoặc các phương thức biểu hiện khác. Kỳ 
thực, sự thể hiện tầng giá trị thứ hai và tầng giá trị thứ ba không có ranh giới tuyệt đối nào cả. 
Tủ như có một số người rất coi nhẹ việc thể hiện giá trị ở tầng thứ hai, họ chỉ cần thỏa mãn 
được giá trị ở tảng thứ nhất là đủ, sau đó chỉ dồn toàn bộ tâm trí sức lực theo đuổi sự thể hiện 
giá trị tỉnh thân. Đối với nhóm người này, nhu cầu vật chất và sự công nhận của xã hội với họ 
đều thấp đến mức không thể thấp hơn, suốt đời họ chỉ đắm chìm trong thế giới tinh thần của 


Trang 1.702/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


riêng họ, cũng rất khó nói là họ đúng hay sai, có phải không? ” 


Nhạc Dương cầm một cành cây ném vào đống lửa, ngạc nhiên nói: “Đây là lý giải của anh ư, 
Cường Ba thiếu gia? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi chỉ biết vậy thôi.” 

Nhạc Dương cười cười, sắc mặt lại trở nên nặng nề, hỏi tiếp: “Tại sao, Cường Ba thiếu gia, tại 
sao có những người, có thể vì tầng giá trị thứ hai mà thay đổi, thậm chí là hoàn toàn thay đổi... 
như thể là một con người khác? Ma lực của tầng giá trị thứ hai ấu, thật sự đáng sợ đến nhường 
ấu hay sao? ” Trác Mộc Cường Ba thở dài đáp: “Có lẽ, người ấy quá khao khát được thể hiện 
một giá trị xã hội nào đó để chứng nhận sự tồn tại của bản thân mình. Kỳ thực, tâm thái nàu tổn 
tại trong tiểm thức của rất nhiều người, chẳng hạn như những người ra sức cố công làm việc, ra 
sức cố công học hành thi cử, và cả những người yêu đương người hơn kém tuổi mình quá nhiều 
nữa, trong tiềm thức họ hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn được xã hội 
công nhận, hoặc giả vẫn chưa có được địa vị xã hội bình thường của một người bình thường. Chỉ 
là, có những người thích dùng những hình thức cực đoan mà thôi.” Gã lại nhớ đến Đồng Phương 
Chính, nét mặt không khỏi ít nhiều ảm đạm. 


Nhạc Dương ủ rũ nói: “Cực đoan... Thật sự có thể bất chấp tất cả hau sao? ” 


Đột nhiên, Trác Mộc Cường Ba tựa hồ nghĩ ra gì đó, ngắng đầu lên hỏi: “Cậu đang nói Trang 
Sinh hả? ” Gã nhìn cánh tay quấn băng của Nhạc Dương, tiếp tục hỏi: “Vết thương trên cánh 
tay cậu, không phải vì bị con thằn lằn tấn công bất ngờ mà ngộ thương ngoài ý muốn? ” 


Nhạc Dương cười gượng gạo, đoạn kể lại hết một lượt sự việc cho Trác Mộc Cường Ba nghe. 


Cuối cùng, Nhạc Dương nói: “Xem ra, khi đứng trước lợi ích, tình bạn, lời hứa, thậm chí là cả lời 
thể cũng đều biến đổi. Tôi còn nhớ, ai đó đã từng nói, thời gian có thể biến đổi tất cả, chỉ là tôi 
không thể ngờ, lại biến đổi nhanh như thế, triệt để như thế.” 


Trác Mộc Cường Ba chìm vào trầm tư. Hai người nhất thời đều không nói gì, chỉ còn tiếng đống 
lửa cháy lép bép. 


Giây lát sau, Nhạc Dương ngấng đầu lên, tựa hồ đang từ từ gỡ gánh nặng đè nén trong lòng, thở 
hắt ra một tiếng: “Thôi, thế nào thì cũng là quá khứ rồi, có lẽ, cậu ấy cũng có nguyên nhân bất 
đắc dĩ. Cường Ba thiếu gia, chuyện này, ngoài giáo quan ra thì đứng nói với ai nữa nhé, được 
không? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Nhạc Dương ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm, mấy ánh sao lấp 
lóe, bất giác thốt lên: “Hay thật, đêm nay màn sương mù phía trên Shangri-la lại tan đi, lại có 
thể thấy bầu trời sao rồi.” 


“Thật không? ” Trác Mộc Cường Ba cũng ngắng đầu lên. Có điều, gã và Nhạc Dương đều 
nhanh chóng phát hiện ra, những ngôi sao ấu có gì đó không ổn, đó không chỉ là những ánh sao 
lấp lánh, mà còn di chuyển với tốc độ rất nhanh, không giống như quỹ đạo của các vì sao chút 
nào. Trác Mộc Cường Ba đứng lên, nhíu mày nói: “Lạ thật đấy! ” 


Nhạc Dương cũng nói: “Chuyện gì thế nhỉ? Đèn ở đuôi máy bay à? ” 


Trang 1.703/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Kẻ địch nhảy dù 


“Không ổn! ” Trác Mộc Cường Ba giật thót mình. Gã và Nhạc Dương kinh hãi nhìn nhau, cả hai 
cùng lúc nghĩ đến: đó là người nhảy dù! Là thiết bị chiếu sáng gắn trên thân thể người nhảy dùi 
Cả hai gần như cùng lúc hành động. Nhạc Dương vươn tay kéo cái chốt lật úp rổ bùn chuyên 
dùng để dập lửa, ánh lửa lập tức tắt ngúm. Còn Trác Mộc Cường Ba thì lần lượt đi thông báo 
cho những người vừa mới đi ngủ. 


Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn chúng dám leo lên ngọn núi tuyết đáng sợ ấu vào giữa đêm hau 
sao? Nhạc Dương hết sức nghi hoặc, nếu không phải vậy, thì... thì chỉ có một khả năng khác, 
tức là bên ngoài Shangri-la đang là ban ngày! Nghĩ tới đâu, Nhạc Dương cơ hồ đã hiểu ra, tại sao 
những người nhảy dù trên đỉnh núi tuyết xuống đều không thể sống sót. Bên ngoài là ban ngày, 
còn bên trong Shangri-la lại là màn đêm đen kịt giơ năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy gì. 
Những kẻ nhảy dù xuống từ đỉnh phía Đông, gặp bóng đêm mít mùng như thế thì chỉ có thể 
nhảy xuống biển mà thôi. 


Chín người đứng ngấng đầu nhìn lên bầu không tăm tối, gắng sức dõi tìm những đốm sáng lập 
lòe yếu ớt ấu. Nhạc Dương chỉ dùng mắt thường để đếm số lượng những đốm sáng, còn Trác 
Mộc Cường Ba thì giơ ống nhòm nhìn ban đêm lên điều chỉnh, nhưng chỉ giây lát sau đã thất 
vọng buông xuống nói: “Không được, cách xa quá, tối quá.” Đội trưởng Hồ Dương đón lấy cái 
ống nhòm. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tau Đường Mẫn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám 
người này sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của họ trong rừng rậm, thậm chí còn vượt xa lũ 
động vật nguyên thủy kia rất nhiều. 


Lữ Cánh Nam thầm thở dài: “Rốt cuộc vẫn bị theo đến đây rồi, không biết là người của nhóm 
nào nữa. ” 


Sean thì tự nhủ: “Đến chẳng đúng lúc chút nào, lẽ ra phải đợi chúng ta phát hiện ra Bạc Ba La 
thần miếu rồi mới vào chứ, nếu lúc đó hai bên đánh nhau...” 


Nhạc Dương vừa đếm vừa hoang mang nghĩ: “Sao lại thế được nhỉ? Còm chỉ đặt thiết bị phát tín 
hiệu sóng điện, loại tín hiệu ấy vốn không thể nào xuyên qua được bức tường từ trường trên 
đỉnh Shangri-la. Nếu đối phương không có tọa độ chính xác ở dưới này, bọn chúng tuyệt đối 
không dám mạo hiểm nhảy dù. Lẽ nào đúng như Còm nói, trong chúng ta vẫn còn người của 
thế lực khác nữa. Người đó rốt cuộc là ai? Đã liên hệ với bên ngoài từ lúc nào? Ba Tang, Sean, 
đội trưởng Hồ Dương...” Vừa nghĩ anh vừa lọc lại một lượt những người mình âm thầm quan sát. 


Trương Lập cũng đang nghĩ về cùng một vấn đề với Nhạc Dương: “Chỉ có thể là thiết bị phát xạ 
tia laser, hoặc là mạch xung một lần. Không, chỉ dựa vào một lần phát xạ thì không thể bảo đảm 
rằng vệ tinh có thể bắt được tín hiệu. Vậy thì, đó chắc chắn là tín hiệu laser gián cách, cần phải 
hướng điểm phát xạ chuẩn vào khe nứt trên đỉnh Shangri-la. Thế nhưng, trước cái đêm sương 
mù trên đỉnh Shangri-la tan đi ấy, chúng ta vẫn chưa biết kết cấu phía trên đó là như thế nào. 
Chuyện này nhất định xảy ra sau đêm hôm đó. Từ đó đến giờ, mới chỉ có mười ngày. Đối 
phương có thể lên đỉnh núi tuyết nhanh như vậy, thì chỉ có một khả năng thôi, bọn chúng đã 
từng lên đỉnh rồi! Giống như chúng ta, chúng cũng từng bị mất phương hướng trong đám sương 
mù dày đặc đó.” 


Pháp sư Á La nửa vô tình nửa cố ú liếc nhìn sang phía Ba Tang, chỉ thấu nét mặt anh ta vẫn 
hững hờ, không bộc lộ gì cả. 


Trang 1.704/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Từ bảy đến mười một.” Hồi lâu sau Nhạc Dương mới dụi dụi cặp mắt đã mỏi, báo con số tối đa 
mà anh có thể đếm được bằng mắt thường. Phải biết là, đó không đơn giản chỉ là đếm bảy ngôi 
sao, mà phải tìm ra những điểm sáng lập lòe nhỏ bằng đầu kim trên bầu không bao la, hơn nữa 
những điểm sáng đó lại di động rất nhanh, có lúc lóe lên rồi lại chợp tắt, lúc sáng trở lại thì đã 
đổi vị trí. 


Lữ Cánh Nam nói: “Được rồi, ít nhất là mười một, chỉ có nhiều chứ không ít hơn được đâu. Vậu 
thì, giờ chúng ta phải thương lượng đối sách, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch một chút.” Cô 
đưa mắt nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba. Gã thở dài một tiếng. Trong giờ phút này, kẻ địch 
mà gã không muốn đối mặt nhất, chính là đồng loại của mình... những con người có trí tuệ. 


Không chỉ có những người ở tầng bình đài thứ hai ấy kinh hoảng, mà cả những kẻ nhảy dù đang 
lơ lửng trên không trung kia cũng hoảng sợ không kém. Rõ ràng chúng không thể ngờ được, 
bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn, trên đỉnh núi tuyết vẫn còn sáng rõ, vậu mà vừa xuyên qua màn 
sương mù dày đặc đã rơi luôn vào không gian tối đen giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng 
thấy gì. Tây Mễ hét lên trong bộ đàm: “Lôi Ba, phía sau còn người không? ” 


Lôi Ba trả lời: “Hết rồi, tôi là người cuối cùng nhảy xuống. Lúc tôi nhảy xuống, khoảng hai trăm 
mét từ trên đỉnh núi đổ xuống đã bắt đầu nổi gió lớn, bọn họ không lên được, bị kẹt lại ở lưng 
chừng núi rồi. Nếu tôi mà không nhảy nhanh, sợ rằng cũng bị gió cuốn bay mất tiêu rồi.” 


Tây Mễ lại hỏi: “Có liên lạc được với bên ngoài không? ” 


Lôi Ba đáp: “Hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc nhảy xuống, ít nhất có khoảng một nghìn mét là không 
có tín hiệu gì. Giờ chúng ta chỉ có thể liên lạc được với nhau, còn với bên ngoài thì hoàn toàn bị 
cắt đứt liên lạc rồi.” 


Tâu Mễ lại nói: “Tao biết rồi. Hồ Tử, thống kê số người nhảy dù xuống đi, mỗi người tự báo số 
hiệu của mình ra. Nghe cho rõ đây, giờ chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, ở 
đây tao nói gì tức là như thế. Tao mặc xác chúng mày trước đây ở bộ phận nào, muốn sống thì 
phải nghe theo tao. Báo số hiệu đi.” 


Chỉ nghe một giọng uể oải cất lên: “Số 00001.” 


Đôi mắt tam giác của Tâu Mễ nhướng lên, thoáng ngẩn ra rồi nói: “Max! Sao hả? Ông chủ màu 
vẫn chưa yên tâm bọn tao hả? ” Toàn bộ đội tiên phong đều đeo mặt nạ, không thể nào nhận 
ra được ai với ai. 


Max liền đổi ngay giọng nịnh bợ, nói: “À, không phải vậy đâu, anh Tâu Mễ. Tôi cũng không biết 
chuyện này gọi là mau mắn hay xui xẻo nữa, lúc lên đỉnh, tốc độ của tôi tương đối nhanh, nên 
nhảy xuống trước luôn. Chậc, không ngờ những người phía sau lại bị gió ngăn ở lưng chừng núi, 
xem ra chắc phải tạm thời rút lui, sợ rằng mấy ngày nữa mới lên được mất. Chuyện nàu chẳng 
liên quan gì đến ông chủ cả đâu, anh tin tôi đi, giờ tôi chỉ là một tên lính nhép dưới quyền anh 
thôi mà.” 


Tây Mễ “hừ” một tiếng, đã quá hiểu tên Max này, đương nhiên biết đối phương quá nửa là vì 
muốn tranh công nên mới nhanh như thế. Nhưng y cũng không nói gì, chỉ tự báo số hiệu của 
mình: “00002.” 


Trang 1.705/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


"0005." 
“00107”... 


Cuối cùng, gã tên Hỏ Tử thống kê ra, trước mắt tổng cộng có mười bảy người nhảy dù. Tây Mễ 
đã thuộc lòng ú nghĩa của những số hiệu ấu, mười thủ hạ cũ của y toàn bộ đều còn sống, thủ hạ 
của Merkin, tính cả Max là ba tên, ngoài ra còn bốn tên lính đánh thuê. Trước mắt, y vẫn còn 
quyền chỉ huy tuyệt đối. Chỉ có điều, tên Max kia thân phận hơi đặc biệt một chút, kẻ không có 
bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ ấy khiến ụ cực kỳ chán ghét. Cái tên này, chuyện làm được thì 
chẳng có gì, chỉ toàn sai sót, nhưng hắn lại là thân tín của người đó. Nếu xảy ra chuyện gì, sợ 
rằng... 


Tâu Mễ không nghĩ đến những chuyện tiếp theo nữa, sau nhiều năm sống nơi đầu gươm mũi 
súng, đã quen với việc chỉ biết ngàu hôm nay. “Lôi Ba, mày còn nhớ lúc lên đỉnh không? Đội 
tiên phong có phải đã lên hết rồi không? ” Cuối cùng Tâu Mễ hỏi. 


Câu trả lời của Lôi Ba làm tất cả rùng mình ớn lạnh: “Đúng vậy, toàn bộ đội tiên phong đã lên 
đến đỉnh.” Như vậy có nghĩa là, đội tiên phong bốn mươi bảy người, chỉ có mười bảy người an 
toàn đáp xuống. Những người khác, không phải bị cuồng phong thổi bau mất, thì cũng mất liên 
lạc trong khi nhảy dù. 


Tây Mễ liếm liếm môi, đúng là một cuộc liều mạng. Có điều, cảm giác kích thích ấy... ụ rất 
thích! Đồng thời, ánh mắt sắc bén của Merkin cũng khiến ụ cảm thấy rùng mình sợ hãi. Con 
người đó, quả thực là quá hiểu nội tâm con người. Y biết người thế nào cần cuộc sống như thế 
nào, bao giờ cũng có thể khiến người ta bất giác rơi vào cạm bẫu rồi không thể nhấc chân ra 
được, biết rõ là mình đang bán mạng cho mà vẫn cam tâm tình nguyện. Nhược điểm của 
Merkin nằm ở đâu? Nếu nói đến nhược điểm, có lẽ là y quá đa nghi, thứ gì đã tạo nên tính cách 
cần trọng đó? Nhất định là có nguyên nhân. Khóe miệng Tâu Mễ nở ra một nụ cười. 


Mấy ngọn đèn nhỏ đó không hề làm bọn Trác Mộc Cường Ba rối loạn, chuyện nàu vốn đã nằm 
trong suụ đoán ban đầu của họ. Sau khi suy đoán mấy khả năng có thể xảy ra tiếp theo, đồng 
thời đưa ra đối sách tương ứng, tất cả lại trở về với quỹ đạo bình thường. Người cần đi ngủ thì 
tiếp tục đi ngủ, người canh đêm thì tiếp tục canh đêm. 


Theo quan sát của họ, những đốm sáng ấu sẽ hạ xuống phía bên phải chỗ họ cắm trại, khoảng 
cách cũng tương đối xa. Điều này khiến Nhạc Dương không khỏi nghi ngờ, tọa độ đánh dấu của 
đám người này rất có thể ở thôn Công Bố. Nếu như vậy, khoảng cách giữa họ và kẻ địch là 
khoảng mười ngày đường. Bọn Trác Mộc Cường Ba không cho rằng, trong rừng nguyên sinh 
bốn bề đầu rẫu những hiểm nguy ấy, kẻ địch có thể đi nhanh hơn họ. Hơn nữa, đối phương 
cũng còn phải mất thêm một khoảng thời gian để làm quen với hoàn cảnh, thích ứng với 
phương thức sinh tổn ở đây. Khoảng cách mười ngày nàu, rất có thể còn được kéo dài ra nữa, 
đồng thời cũng không thể loại trừ khả năng bọn chúng sở hữu các loại vũ khí tiên tiến, có thể 
thuận lợi sinh tổn trong rừng sâu. Tóm lại, nếu có thể giữ được khoảng cách mười ngày này vẫn 
là tốt nhất. 


Sau khi hoạch định sơ lược phương cách đối phó, Trác Mộc Cường Ba yêu cầu mọi người trở về 
nghỉ ngơi. Lữ Cánh Nam không bỏ lỡ thời cơ này, kéo gã ra một góc tối, chảầm chậm nói: “Anh 
thấy chuyện này thế nào? ” 


Trang 1.706/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba biết cô muốn nói gì, trằm ngâm giây lát, đoạn nói: “Nhạc Dương kể với tôi 
một chuyện.” Kế đó, gã liền kể những gì thực sự diễn ra giữa Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh 
cho Lữ Cánh Nam nghe. 


Lữ Cánh Nam gật đầu: “Chuyện này, chúng ta cũng đã nghĩ đến rồi.” Cô nói, ánh mắt hơi liếc 
về phía pháp sư Á La, biểu thị “chúng tôi” ở đâu là chỉ những người nào. Kế đó, cô lại tiếp lời: 
“Nhưng anh không thấy kỳ lạ sao? Cả tôi và anh đều hiểu rõ, tín hiệu sóng điện từ không thể 
xuyên qua vách ngăn điện lụ trên đầu chúng ta được, chỉ có thiết bị phát xạ tia laser mới làm 
được điều đó thôi. ” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn thái độ của Lữ Cánh Nam, hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì, bèn không 
tranh biện với cô nữa, mà trực tiếp hỏi luôn: “Cô đang nghỉ ngờ ai? ” 


“Sean.” Lữ Cánh Nam trả lời rất dứt khoát. 


“Sean? ” Trác Mộc Cường Ba thoáng ngây ra. Gã không ngờ, Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La 
không nghi ngờ các thành viên cũ trong đội, mà là Sean, bất giác phì cười nói: “Có thể sao? 
Nếu không phải Trương Lập tình cờ gặp Sean ở nước ngoài, nếu không phải chúng ta hết lòng 
mời gọi, người ta cũng đâu nghĩ đến chuyện tham gia vào hành trình mạo hiểm này. Cô... sao 
có thể nghi ngờ Sean được chứ? ” 


Lữ Cánh Nam điểm đạm nói: “Thật vậy sao? Anh khẳng định Trương Lập tình cờ gặp gỡ Sean 
à? Trùng hợp thôi sao? ” Thấy Trác Mộc Cường Ba đã có vẻ ngần ngừ, cô lại tiếp tục: “Cần 
phải biết rằng, lúc đó Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương xuất cảnh bằng visa du lịch, muốn 
thẩm tra và theo dõi hành trình của bọn họ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị một 
chút, hoàn toàn có thể đến trước mười mấy hai mươi ngày, rồi đợi họ ở nơi nào đó.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, gã chưa hề nghĩ đến những chuyện như vậu. 


Một người hảo tâm đến giúp gã như Sean, không ngờ cũng có khả năng là gian tế, sao lại có 
chuyện đó được chứ? Gã chất vấn Lữ Cánh Nam: “Làm như vậy thì anh ta được lợi gì? ” 


Lữ Cánh Nam đáp: “Có rất nhiều nguyên nhân, có thể vì tiền, hoặc vì báu vật, hoặc vì thứ gì đó 
khác.” 


“Có chứng cứ không? ” Trác Mộc Cường Ba ú thức được mình vừa hỏi một câu hết sức ngu 
xuấn, lại tiếp tục hỏi thêm câu khác. 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không.” 
“Hữừ...” Trác Mộc Cường Ba không nhịn được bật ra một tiếng cười châm biếm. 


Lữ Cánh Nam nói: “Không sai, từ lúc anh ta tham gia huấn luyện, chúng tôi đã để ý quan sát hết 
sức nghiêm ngặt, đích thực là không phát hiện ra anh ta có điểm gì không ổn. Nhưng chính vì 
vậy, anh ta mới càng khả nghỉ hơn, trừ phi anh ta không phải gian tế, bằng không, Sean chính 
là một cao thủ trong các cao thủ, có thể làm rất nhiều việc một cách kín kẽ, khiến chúng tôi 
không thể tìm được bất cứ dấu vết nào.” 


“Vậy tại sao không nghĩ đến khả năng anh ấy trong sạch? ” 


“Chuyện này cần phải kể từ đầu, ” Lữ Cánh Nam nói. “Lẽ nào hồi ở rừng Amazon, anh không 


Trang 1.707/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảm thấy Sean quá may mắn hay sao? Không cảm thấy anh ta hiểu biết quá nhiều hay sao? 
Nhiều lúc các anh thì khốn khổ thảm hại, còn anh ta lại có thể dễ dàng gặp hung hóa cát, cuối 
cùng chẳng hề thương tổn một chút nào. Phải biết một điều rằng, lúc đó các anh đã được tôi 
huấn luyện đặc biệt một thời gian rất dài. Vậy mà một người yêu thích thám hiểm bình thường, 
lại không những có thể đồng hành cùng tiến với các anh, mà còn quay ngược lại giúp đỡ nữa, 
anh nghĩ trên đời này có bao nhiêu người làm được điều đó? Kể từ khi ấy, chúng tôi đã bắt đầu 
nghi ngờ anh ta rồi.” Thấy Trác Mộc Cường Ba không nói gì, Lữ Cánh Nam lại tiếp tục: “Còn 
một việc nữa tôi cần nói với anh. Chúng tôi nghi ngờ, Lê Định Minh là do Sean giết chết.” 


“Cô nói gì cơ? ” Trác Mộc Cường Ba cao giọng thốt lên. 


Lữ Cánh Nam nói: “Lúc đó trên thuyền rất hỗn loạn, chỉ có Sean là ở gần Lê Định Minh nhất, 
chúng ta không thể biết anh ta đã làm gì. Hơn nữa, nếu anh ta dùng các loại chất độc như 
botulin, TTX để giết người, trong tình hình đó, chúng ta gần như không thể tìm được chứng cứ 
nào. ” 


Trác Mộc Cường Ba càng không tin, lại cười khẩy chế nhạo: “Chẳng có lý gì cả, tại sao anh ấu 
phải làm thế? Sean và Lê Định Minh không oán không cừu, càng không thể quen biết từ trước 
đó. Lẽ nào cô muốn nói với tôi, bạn học thầy giáo tìm về giúp đỡ chúng ta cũng là một tên gian 
tế khác? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Đích thực, mới đầu chúng tôi cũng không biết động cơ và mục đích của anh 
ta. Thế nhưng, đã ở Shangri-la này được một thời gian rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra sao? 
Anh không thấy hiểu biết của Sean đối với tập tính các loài động vật hơi quá nổi bật à? Đến cả 
những loài sinh vật cổ mà chúng ta hoàn toàn xa lạ, thậm chí các nhà sinh vật học hiện đại cũng 
không thể nào tiếp xúc được, anh ta cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được tập tính và phương 
thức hoạt động của chúng, đồng thời đưa ra ú kiến. Điều này chứng tỏ gì chứ? Chỉ có thể chứng 
minh rằng anh ta đã được huấn luyện một cách hệ thống vẻ sinh vật học. Mà biểu hiện ngàu 
hôm nay của anh ta đối với con thằn lần khổng lỏ đó, càng khiến tôi và pháp sư Á La nghi ngờ 
Sean chính là một Thao thú sư. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể tìm ra chất 
dịch uy hiếp và dẫn dụ các loài sinh vật khác, chuyện này cơ hồ chỉ có Thao thú sư mới làm 
được mà thôi. Vì vậy, đâu rất có thể là động cơ khiến Sean giết chết Lê Định Minh.” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa thể hiểu hết, ngây ra nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam bèn dứt 
khoát chỉ ra luôn: “Bởi vì một mình Sean hiểu biết về các loài động vật đã đủ rồi, không cần 
trong đội chúng ta có thêm một nhà động vật học nữa. Nếu con đường dẫn đến Shangri-la đầu 
rẫu các loài quái thú hoành hành như trong truyền thuyết, vậy thì Sean có thể lợi dụng tri thức 
về động vật học của anh ta để trói chặt chúng ta lại với mình, khiến chúng ta không thể bỏ anh 
ta lại, mà chỉ có thể dựa dẫm anh ta để tiếp tục tiến lên.” 


Trác Mộc Cường Ba trợn mắt, đây là lời giải thích hoang đường nhất mà gã từng nghe. Nhưng 
sâu thắm trong lòng gã lại cũng ú thức được, lời giải thích nàu, cơ hồ cũng có khả năng là sự 
thật. Lẽ nào, con người có mái tóc bạch kim và luôn nở nụ cười trên môi ấy, lại hạ sát đồng đội 
trên cùng một con thuyền! Trác Mộc Cường Ba chợt rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. 


“Còn nữa...” Lữ Cánh Nam không để Trác Mộc Cường Ba có thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: 
“Sau khi chúng ta đến thôn Công Bố, Sean đã từng một mình ra bên ngoài, pháp sư Á La và Ba 
Tang đều phát hiện ra. Tuy sau đó chúng tôi không phát hiện được bất cứ dấu vết gì ở những 


Trang 1.708/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỗ Sean từng qua lại, nhưng cũng có khả năng, anh ta che giấu tốt hơn cả những gì chúng tôi 
tưởng tượng. ” 


“Ý cô là, Sean và Merkin là đồng bọn? Anh ta cũng đột nhiên nổi tiếng từ tám năm trước? ” 


“Không, tuy rằng chúng tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng sự thực vừa khéo lại hoàn 
toàn trái ngược. Sean từ trước tới nay luôn lặng lẽ ấn mình. Sau khi trở về từ rừng rậm Amazon, 
tôi từng thử điều tra thân phận của anh ta, nhưng vì tư liệu quá ít nên không có kết quả gì. Lần 
này tôi đã dùng đến quan hệ của mình trong nội bộ, nhờ họ giúp điều tra thân phận của Sean, 
nhưng lại phát hiện ra, thân phận của con người này dường như bị một tầng sương mù che phủ. 
Anh ta trong sạch đến độ không một tì vết, lý lịch anh ta bình thường đến không thể bình 
thường hơn. Điểm này lại càng khiến chúng tôi tin chắc rằng anh ta có vấn để. Anh thử nghĩ 
xem, với năng lực và học vấn sâu rộng của Sean, sao lại có thể bình thường hơn cả một người 
bình thường được chứ? ” 


Đầu óc Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rối loạn, đây là Sean mà gã quen biết đấy sao? Con người 
mà quần áo lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tể, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa ấy, sau 
lưng anh ta không ngờ lại ẩn giấu nhiều bí mật đến thế! Nhưng, nếu không phải như Lữ Cánh 
Nam nói thì sao? Chính Lữ Cánh Nam cũng đã nói họ không có bằng chứng gì về việc Sean sát 
hại Lê Định Minh, đây chỉ là một giả thiết. Tạm gạt chuyện này sang không nói, trong thời gian 
đi cùng Sean, thứ anh ta mang đến cho họ, cơ hồ chỉ có giúp đỡ, giúp đỡ trên nhiều phương 
diện khác nhau. Nếu nói theo cách của Lữ Cánh Nam, vậy thì mục đích của tất cả những điều 
anh ta làm, chính là để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Không... không đúng, nếu Sean là tên 
gian tế thông báo địa điểm cho kẻ địch, vậu thì anh ta cần gì phải khiến cả bọn không thể rời xa 
anh ta, chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta làm gì nữa? Anh ta hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ 
mọi người, rồi cùng đồng bọn họp mặt mài 


Tư duy của Trác Mộc Cường Ba dần trở nên rõ ràng hơn, chuyện Sean giết chết Lê Định Minh 
và Sean đặt thiết bị phát tín hiệu hết sức mâu thuẫn. Quan trọng hơn nữa là, trong suốt thời gian 
ở cùng họ, Sean không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với mọi người, ngược lại còn mấy lần cứu 
mạng họ nữa. Nếu nói Sean là gian tế, Trác Mộc Cường Ba không muốn tin, mà gã cũng khẳng 
định, Trương Lập và Nhạc Dương cũng quyết không tin. Coi một người bạn đã vượt ngàn dặm 
xa đến giúp đỡ mình mà không vêu cầu gì là kẻ địch, điều nàu Trác Mộc Cường Ba không thể 
làm được. Gã gần như không biết nên chứng thực chuyện này như thế nào nữa. 


Đúng lúc Trác Mộc Cường Ba đang khổ não vì chuyện ấy, Nhạc Dương đang canh đêm chợt 
phát tín hiệu cảnh báo. 


“Chuyện này để tôi nghĩ đã.” Trác Mộc Cường Ba buông lại cho Lữ Cánh Nam một câu, rồi vội 
vàng chạy đến chỗ Nhạc Dương. Lần này kẻ địch xuất hiện ở ngay bên cạnh họ, nhìn những 
điểm sáng trên màn hình hiển thị, rõ ràng là họ đã bị thứ gì đó bao vây kín. Tuy rằng trước đâu 
cũng gặp phải tình huống bị các loài động vật thần bí bao vây tấn công, nhưng chưa lần nào lại 
xuất hiện nhiều như thế. 


Trác Mộc Cường Ba đã khởi động các cạm bẫu phòng ngự, tường lửa xung quanh khu trại đã 
được đốt lên. Tất cả mọi người đều đứng bên trong một vòng lửa đường kính khoảng năm mét, 
độ cao của tường lửa có thể điều tiết bằng số lượng xăng dầu bơm vào. 


“Thứ gì vậy? ” Đường Mẫn căng thẳng hỏi. 


Trang 1.709/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lắc đầu đáp: “Không biết, nhưng rõ ràng là chúng đang chạy về phía chúng ta. Số 
lượng rất nhiều. Đã đến gần lắm rồi.” 


Chú Thích 


1.Còn được gọi là Uluru, là một khối kiến tạo sa thạch ở phía Nam của Northern Territoru, miền Trung Australia. 


Hết tập 7 


Trang 1.710⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập VIII- Chương 1 - Bí Ấn Người Tuyết 
Đimalaya 


Rất nhiều người nước ngoài tin rằng, người tuyết cư trú trong một nơi cực kỳ ẩn mật trên dãy 
Himalava, nơi đó, rất có khả năng chính là Shangri-la trong truyền thuyết. Thêm vào đó, người 
tuuết chưa bao giờ thực sự lộ diện, đâu đâu cũng có truyền thuyết, song lại chẳng có một chứng 
cứ xác tín nào cả, nên mọi người lại càng tin rằng, người tuyết có thể tìm được đường đến 
Shangri-la, bắt được người tuyết, biết đâu có thể bắt họ dẫn đường đến Shangri-la cũng không 
chừng. 


Muỗi 


Đột nhiên, trong rừng sâu vang lên những tiếng “vù vù vù vù” đều đặn. Âm thanh ấu khiến mấu 
người bọn Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang theo bản năng rợn hết cả tóc gáy, những vết thương 
kinh hoàng chợt trở về trong kú ức. Ong sát nhân châu Mũ! Tuy vẫn chưa xác định được có phải 
thứ ấy đang tiến lại gần họ hay không, nhưng âm thanh thì rõ ràng là giống đến kinh người. 


Nhạc Dương căng thẳng giương ống nhòm, rồi đột ngột ném cho Sean đang đứng bên cạnh, 
kinh hãi thốt lên: “Là muỗi! Chưa bao giờ tôi thấu giống muỗi nào to thế này cả! ” Vừa nói anh 
vừa bắt đầu lục tìm vũ khí bên mình, nhưng chọn đi chọn lại cũng không sao chọn được thứ gì có 
thể tiêu diệt lũ muỗi nàu một cách hiệu quả nhất. Bọn chúng là những cỗ máy giết người bau 
lượn trên không trung, rõ ràng là cực kỳ đáng sợ. Cứ hễ nhớ đến lũ ong sát nhân ở châu Mỹ, 
Nhạc Dương lại không rét mà run. 


Sắc mặt Sean cũng tái nhợt, lúc anh ta đưa ống nhòm cho Trác Mộc Cường Ba, cổ tau thậm chí 
còn hơi run run. Trác Mộc Cường Ba cầm ống nhòm lên xem thử, chỉ thấy cả một khoảng rừng 
từ gần kéo ra xa, tựa hồ bị một lớp khói mù nhàn nhạt bao phủ. Gã hiểu rất rõ, làn khói mờ 
phiêu đãng ấy chính là đại đoàn quân muỗi. Những con bay đầu tiên đã hiện lên rất rõ trong tầm 
nhìn của ống nhòm rồi. Phải gọi chúng là những con quái vật bay mới đúng... Chính xác là vậu, 
bất cứ người nào bỗng dưng nhìn thấy những con muỗi dài hơn một mét, ắt sẽ không mảy mau 
nghi ngờ gì mà lập tức nhận định rằng chúng là một lũ quái vật. Bọn quái vật ấu có cái đầu phủ 
đầy những con mắt dạng lưới, ước chừng to bằng đầu đứa trẻ sơ sinh, phía sau kéo theo phần 
bụng trông tựa như cái túi đựng nước bằng da bò; toàn thân từ đầu tới đuôi, kể cả trên cánh 
cũng mọc đầy những sợi lông cứng như kim thép, trong tầm nhìn màu xanh lá cây của ống 
nhòm ban đêm, những vằn trắng xám biến thành các ô đen và trắng; giữa đầu và bụng nhìn tựa 
như bị dây thừng thít chặt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa ra, thực không hiểu sao hai bộ 
phận này có thể nối liền vào nhau được như thế; nhưng chính cái vòi hút máu đặc trưng của loài 
muỗi mới là thứ thực sự khiến người ta run rấu. Trên đầu của những con quái vật ấu, con nào 
con nấy mọc ra cái vòi dài chừng ba mươi phân, trông như đầu kim của một cái xụ lanh khổng lồ 
vậu, không khó để tưởng tượng, muốn hút được máu của bọn thằn lằn khổng lồ kia, những cái 
vòi ấu phải đủ sắc bén thế nào; còn hai cái xúc tu thì cứ ngo ngoe trên đầu mũi kim như thể 
đang khiêu khích ai vậu. 


Trác Mộc Cường Ba buông ống nhòm xuống nhưng không đưa cho người tiếp theo, bởi còn 


Trang 1.711/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không cần thiết nữa rồi. Bọn muỗi quái vật đã bay đến xuất hiện trong ánh lửa. Phía bóng tối 
thăm thẳm kia, những tiếng “vù vù vù” vang lên chói tai, khiến người ta không thể đoán biết 
được bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu con. 


Ánh mắt Trương Lập đảo đi đảo lại liên tục trên mấy cái ba lô. Nhạc Dương thấu vậy bèn hỏi: 
“Tìm cái gì thế? ” 


Trương Lập căng thẳng nói: “Tôi đang nghĩ không biết có thuốc diệt côn trùng gì không.” 


Nhạc Dương nói: “Thuốc diệt côn trùng dùng được với bọn quái vật khổng lỏ nàu chắc? Nếu bọn 
chuồn chuồn khổng lồ ở tầng dưới mà lên được đây thì tốt quá.” 


Sean vội lên tiếng an ủi: “Đừng lo, đừng lo, theo những gì tôi biết, thì bọn muỗi khổng lô thời 
viễn cổ chắc là chỉ hút nhựa cây thôi.” 

“Nổ súng! ” Trác Mộc Cường Ba biết rõ vào lúc nàu không thể do dự thêm chút nào nữa, mặc 
xác bọn muỗi ấy có hút máu hay không, dù sao cũng không thể để bọn chúng đến gần bọn họ 
được. 


Ánh lửa lóe lên, lũ quái vật đáng sợ bay lượn trên không trung lần lượt rơi xuống, nhưng bọn 
chúng số lượng quả thực quá nhiều, chỉ có một phần rất nhỏ bị bắn hạ mà thôi. Càng lúc càng 
có nhiều muỗi vây bâu quanh bọn Trác Mộc Cường Ba, bọn chúng rõ ràng rất sợ bức tường lửa 
họ đốt lên, không dám mạo hiểm lao vào. Có điều, số muỗi bị bắn chết có thể nói là rất ít, hầu 
hết chỉ bị bắn rụng xuống đất, đập đập cánh mấy cái là lại bò dậy được, tiếp tục chằm chằm 
nhìn đám người bên trong qua bức tường lửa. Số lượng muỗi trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, bắt 
đầu chồng chất lên nhau, Ba Tang không hề do dự quăng ra một quả lựu đạn, nổ cho lũ quái vật 
xác thịt tung tóe bắn văng tứ phía. 


Nhạc Dương để ú thấy hễ trên cánh những con muỗi ấy lóe lên một tia lửa, tựa như một mảnh 
tro giấu còn chưa tắt hẳn, liền có vệt lửa lướt qua trên đôi cánh, rồi chỉ trong chớp mắt, cặp 
cánh khổng lô đã cháy hết. “Chúng sợ lửa, dùng lửa mà đốt! ” Nhạc Dương kêu lên, lập tức lấu 
chân hất lên một đám lửa. Đám lửa rơi vào giữa đàn muỗi, liền như môi lửa quăng trên thảo 
nguyên vào mùa thu, những sợi lông cứng trên mình lũ muỗi cũng dễ cháy như lông tóc của 
nhiều loài động vật khác, mà đôi cánh của chúng rõ ràng cũng thuộc loại hàng dễ cháy, bùng lên 
rất nhanh. Đốm lửa ấy thậm chí còn gâu thương tổn cho lũ muỗi dưới mặt đất nhiều hơn quả lựu 
đạn Ba Tang ném ra lúc nãy. Những người khác cũng lần lượt làm theo, vừa giương súng bắn rơi 
lũ muỗi đang bay, vừa dùng chân đá vào đống lửa, hoặc cầm những khúc gỗ đang cháy phừng 
phừng ném vào đàn muỗi. 


Nhưng nhiều con muỗi đã bay tít lên cao, những cỗ máy giết chóc đập cánh vù vù ấy rõ ràng đã 
thích ứng với bức tường lửa chướng ngại kia, bay lên đến độ cao mà ngọn lửa không thể bốc tới 
được, sau đó đảo lượn ở giữa vòng lửa, rồi ngừng đập cánh, lao thẳng xuống như một mũi tên. 


“Cẩn thận! Cần thận! ” Vừa phải tránh thế công dồn dập như một trận mưa tên ấu, những 
người trong vòng lửa đã không còn sức đâu mà để ý đến lũ muỗi trên mặt đất nữa, từng nòng 
súng lần lượt chĩa thẳng lên cao, bắn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, xả đạn không thương tiếc 
vào bầu trời. 


Chỉ nghe “Soạt! ”, một thanh kiếm sắc cắm phập xuống cách Trương Lập chưa đầy một mét. 


Trang 1.712/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập rởn người nhìn con quái vật đang dồn sức vào bốn chân, định nhổ mũi kim khổng lỗ 
của nó ra khỏi vũng bùn lầu, anh liền vung tay tương cho nó một thanh củi cháy phừng phừng, 
toàn thân con vật dị hợm ấy tức thì bị những tia lửa lóe lên thiêu rụi. Thấy thế lửa xung quanh đã 
yếu dần, Trương Lập liền xông sang phải mấy bước, giật sợi dây thừng thứ hai, một thùng xăng 
nữa đã chảy theo đường rãnh được thiết kế từ trước đổ vào vòng lửa. Lửa đổ thêm dầu, lập tức 
bùng lên cao gấp đôi, ngọn lửa nhảy nhót vút lên đến mười mấy mét. Những con muỗi khổng lỗ 
chưa bay lên đủ độ cao bị lưỡi lửa liếm vào, lập tức rơi xuống lả tả, thân thể liền trở thành một 
nguồn nhiên liệu mới. 


Trong vòng lửa, bọn muỗi ầm ập lao xuống hết con này đến con khác, như máy bay ném bom 
Trân Châu cảng. Bọn Trác Mộc Cường Ba vất vả né tránh, thỉnh thoảng lại nổ súng phản kích. 
Lũ muỗi rơi xuống bên trong vòng lửa cũng chưa chết hẳn, có con cánh bị bùn đất dính chặt, 
ngửa bụng lên trời khua loạn sáu cánh tay bé xíu, có con thì lăn lộn khắp phía, trừng những con 
mắt dạng lưới như cái rổ lên, vươn thứ hung khí như đầu kim ra chọc loạn lung tung, có con 
vùng vẫy bò ra được khỏi đống lửa, toàn thân vẫn cháy bùng bùng. Tình hình bên ngoài vòng lửa 
cũng không khác gì, chỉ là số muỗi nhiều hơn bên trong rất nhiều, tầng tầng lớp lớp chen chúc 
nhau, khi lưỡi lửa liếm đến, cảnh tượng còn ghê người gấp bội. Tiếng cảnh cáo, tiếng hét, tiếng 
rú, tiếng súng, tiếng nổ, tiếng đập cánh, tiếng ngọn lửa cháy “lách tách”, tất cả hòa trộn nháo 
nhào: người nổ súng, người né tránh, lấy củi châm lửa, ném lựu đạn, ném đuốc, ném đạn khói... 
cảnh tượng thực sự vô cùng hỗn loạn, nhất thời cảm tưởng như đâu đâu cũng là đạn nổ, đâu đâu 
cũng là lửa cháu. 


Bọn muỗi khổng lồ rơi vào vòng lửa mỗi lúc một nhiều hơn, bọn họ cơ hồ đã bị buộc đấu vào 
thế đánh giáp lá cà với lũ chúng, chẳng còn đội hình trận pháp gì hết, mọi thứ loạn xà ngầu, 
không đụng phải người mình thì va phải bọn muỗi. Dù chỉ bị những sợi lông cứng nhọn hoắt của 
chúng cọ phải một cái, đã để lại vết thương khá sâu. Không cần nói cũng biết, nếu bị cái vòi trên 
đầu lũ muỗi chọc cho một cái, rất khó nói còn bao nhiêu phần cơ hội sống sót. 


Trong lúc hỗn loạn, Trác Mộc Cường Ba lách người né tránh một con muỗi khổng lô xông thẳng 
tới trước mặt, chỉ thấy đùi non đau nhói lên bỏng rát, ống quần đã bị lông cứng trên mình con 
muỗi ấy cà rách toác, ba vết thương trông như thể bị chó săn cào cấu. Gã vung chân lên tung ra 
một cước, đá lộn nhào một con muỗi khác, khẩu súng carbine đã hết đạn, đành dùng súng lục 
45 li, từng đám từng đám chất dịch trông như bùn loãng bắn tóe. Bên phải gã lại có một con 
muỗi khác bò tới, đà lao vừa nhanh vừa mạnh, khó mà tránh được. Trác Mộc Cường Ba lập tức 
quyết đoán trong khoảnh khắc, thân hình vặn một cái, nhằm thẳng vào cái đầu to tướng của nó 
vỗ một phát thật mạnh, chỉ thấy cảm giác như thể vỗ vào một cái bao bố đựng đầy hạt ngũ cốc 
vậu. Cảm giác khó chịu ấy khiến toàn thân gã hơi chùn lại. Nhưng cũng còn may, phần nối giữa 
đầu và thân thể con muỗi ấu quả nhiên không được chắc chắn, bị Trác Mộc Cường Ba vỗ cho 
một cái, cả cái đầu lẫn mũi kim nhọn cùng văng tuốt, ở chỗ đứt lìa có một thứ vật chất trông như 
sô cô la lỏng chảy tràn ra, còn phần thân thể vẫn lao tới phía trước, xông thẳng vào vòng lửa. 


Bỗng nghe có tiếng rú kinh hãi, “ÁI ” Đường Mẫn bị một con muỗi hất ngã văng ra đất, lại có 
một con khác xông đến, đã chồm cả lên người Đường Mẫn, cái vòi dài nhọn hoắt giơ lên cao. 
Trác Mộc Cường Ba nãy giờ vẫn ở bên cạnh để ý canh chừng cho cô, sao có thể để Đường Mẫn 
bị tổn thương dù chỉ một chút, chỉ thấy gã vươn tay lên một cái đã tóm chặt cái dùi nhọn ấu, vận 
sức bẻ mạnh, giật tung cả cái đầu và toàn bộ phần tiếp nối với thân thể của con quái vật, rồi 
ném vèo ra tít đằng xa. 


Trang 1.713/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Bên trên kìal ” Đường Mẫn nằm dưới đất lại kêu lên hoảng hốt, liên tục giật lùi. Trác Mộc 
Cường Ba ngắng đầu lên, một kẻ tập kích từ trên không đang giơ cao lợi khí của nó nhằm thẳng 
vào Mẫn Mẫn lao xuống. Đã không kịp nữa rồi, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên giơ cánh tay trái 
ra hứng lấy cú đâm đó. Cái vòi hút máu nhọn hoắt đâm thẳng vào cánh tay Trác Mộc Cường Ba 
ngọt xớt, nhưng đồng thời, khẩu súng lục 45 li đã hết đạn trên tay phải gã cũng đã quật thẳng 
tới, báng súng đập nát bét đầu con muỗi. 


Nhưng chênh chếch phía sau lại có một con khác lao tới, cánh tau Trác Mộc Cường Ba vẫn còn 
để nguyên đầu mũi kim to tướng chưa rút xuống, gã lại đang xoay lưng bảo vệ cho Đường Mẫn, 
e rằng khó mà tránh được. Đúng lúc ấy, Sean từ một bên lao tới, anh ta không dám trực tiếp 
tóm lấu vũ khí của con muỗi khổng lô, bèn nghiêng người húc thẳng vào con muỗi đang lao đến 
đánh lén Trác Mộc Cường Ba, giữa chừng còn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười điệu bộ quú tộc 
với [rác Mộc Cường Ba. 


*Oa, Chúa ơi! ” Ngay sau đó đã nghe tiếng Sean hét lên bằng tiếng Anh. Cái vòi nhọn hoắt của 
con muỗi quái vật đâm thẳng vào chỗ bàn tọa nhiều thịt nhất của Sean, không sai không lệch. 
Chỉ thấu anh ta tau bịt mông nhảy tưng tưng, nhưng trước sau chẳng cách nào hất được cái vòi 
cứng ngắc ấu đi. 


Ba Tang bèn đến giải vâu giúp Sean, tung cước đá vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và cơ thể con 
muỗi, kế đó thì chính anh ta cũng suứt chút nữa bị đánh trộm, vội vàng ngã sang một bên, lăn 
mấy vòng tránh né. Sean đã tự rút được mũi nhọn ra, nhưng vẫn cứ “xuứt xoa” mãi không 
ngừng. 


Đúng lúc ấy, có người kêu lên: “Bắt lấy này! ” Chỉ thấy một vật đen sì sì rơi vào tau Sean, hóa ra 
là một cái mặt nạ hô hấp có kèm bình dưỡng khí. Lại thấy Lữ Cánh Nam đang ra sức vẫy cánh 
tay chỉ về phía hồ nước, hét lớn: “Nhảy xuống nước! Mau nhảy xuống nước! ” Dưới ánh lửa bập 
bùng, Nhạc Dương và Trương Lập đã nhảy xuống từ lúc nào, nhưng đầu vẫn lộ ra trên mặt nước 
chờ mặt nạ dưỡng khí. 


Pháp sư Á La đứng một bên hộ vệ, chỉ thấy tau trái tay phải ông vung lên liên tiếp, vỗ xuôi vỗ 
ngược như thể tiện tau vung lên tát ai đó, con muỗi nào lại gần ông đều bị vỗ cho đầu văng bắn 
đi. Lũ muỗi đã mất đầu, dù có đông hơn nữa cũng không dễ gì gây ra những vết thương chí 
mạng cho ai được nữa. Còn Lữ Cánh Nam lúc này đang ở bên cạnh mở ba lô, phân phát mặt nạ 
dưỡng khí cho những người vẫn đang loạng choạng trốn chạy và những người đã nhảy xuống 
nước. 


Những người còn lại cũng đã lấy được mặt nạ, từng người từng người nhảy xuống nước “tùm 
tũm” rồi lặn xuống chỗ sâu hơn. Trước khi lao xuống làn nước, Ba Tang vừa khéo ngoảnh lại, 
nhìn thấu pháp sư Á La vẫn vung cánh tay lên như thể đang thong thả dạo bộ trong vườn, tư thế 
đẹp tựa một vị nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, bất giác anh ta thấy lạnh cả 
người, thầm nhủ: “Lão già này...” 


Không ai dám khẳng định lũ muỗi trên không kia liệu có lao thẳng xuống nước như chim bói cá 
được hay không, nhưng theo kết luận do Nhạc Dương quan sát và phân tích rút ra, thì dưới nước 
chắc sẽ tạm thời an toàn cho bọn họ. 


Qua ánh lửa phừng phừng trên bờ có thể trông thấy, đàn muỗi mất mục tiêu vẫn đảo lượn trên 
không trung một hồi lâu, cuối cùng mới hậm hực kéo nhau bỏ đi. Nếu không có những trang bị 


Trang 1.714/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


để hô hấp này, họ không thể nào ở dưới nước được lâu như vậu. 


Để cho an toàn, lại sợ đàn muỗi giảo hoạt nấp đâu đó gần đấu, họ vẫn ở lại dưới nước thêm một 
lúc lâu nữa mới trở lên bờ. Lửa tắt dân, bờ hồ như vừa trải qua đại chiến thế giới, khắp nơi chốn 
khói thuốc vấn vít bốc lên và la liệt xác chết cháu đen thui. Họ nhớ lại trận chiến sinh tử vừa 
diễn ra trong khoảnh khắc trước, và cả những cơ thể côn trùng vẫn còn sống không ngừng vặn 
vẹo kia, tâm thần bất định không yên. 


Đường Mẫn kiểm tra thương thế của mọi người, Trác Mộc Cường Ba bị đâm một cú xuyên qua 
xương cẳng tau và xương cổ tay, cơ bắp có tổn thương chút ít, nhưng không ảnh hưởng đến gân 
cốt, cũng không bị phạm vào mạch máu lớn, chỉ cần rửa sạch, sát trùng, chích mủ và băng bó 
vào là xong, thậm chí vẫn còn cử động được. So sánh ra, vết thương của Sean hình như nặng 
hơn một chút. Đường Mẫn quan sát vết thương bên mông trái của Sean: có thể khiến anh ta 
nhảy cẵng lên kêu ầm ï như thế, cú đâm này chắc chắn là không phải tầm thường, bên trong vết 
thương to như ngón tay cái ấy toàn những thịt là thịt màu đỏ hồng, không biết là sâu bao nhiêu 
nữa. Nhìn gương mặt của Sean, có lẽ ít nhất nhát đâm cũng phải xuyên hết qua bắp thịt ở 
mông, vào đến tận xương chậu, hoặc thậm chí xuyên qua cả xương chậu nữa. Vết thương sâu 
như thế, chỉ riêng rửa cho sạch cũng đã là chuyện rất khó khăn rồi. Đường Mẫn ngước lên, 
gương mặt lộ vẻ khó xử. 


Nhìn Sean đang hít hà hít hà, cô hơi do dự. Lữ Cánh Nam thấy trên tau Đường Mẫn không phải 
ống xụ lanh dùng một lần bằng nhựa, mà là loại xy lanh bằng thủy tỉnh không gắn đầu mũi kim, 
đại để cũng đã biết cô định làm gì, bèn giật lấy ống tiêm thủy tinh đó hơ qua hơ lại trên ngọn 
lửa, nói: “Tôi làm cho.” Tiếp đó cô lại bảo với Sean: “Hơi đau đấy, cố nhịn nhé.” Rồi, cô kẹp 
ống xụ lanh vào ngón giữa và ngón vô danh, ấn nguyên cả ống vào cái lỗ mới xuất hiện trên 
mông Sean. 


“Á á! ” Sean đau đến nỗi từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán túa ra như tắm. 


Lữ Cánh Nam bơm hết chất lỏng bên trong ống xụ lanh vào cái lỗ ấy rồi rút ra. Để làm sạch vết 
thương hoàn toàn, cô lại bơm thêm một ống nữa vào, rồi vò vò khu vực xung quanh vết thương 
như thể người ta giặt quần áo, làm Sean đau đến ngất xỉu. “Vết thương thế này mà không khử 
độc sạch sẽ thì rất dễ bị nhiễm trùng, phải không? ” 


Đường Mẫn hoảng hồn gật gật đầu, rốt cuộc cô cũng không thể không thừa nhận, ở một mặt 
nào đó, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể bì kịp Lữ Cánh Nam. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời vị 
bác sĩ hướng dẫn đã dặn dò mình: “Làm một bác sĩ, trước tiên phải học cách tàn nhẫn đã.” 

Xong xuôi mọi việc, cả bọn mới ngồi lại phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tập kích của đàn 
muỗi, ý kiến của Sean (lúc nàu đã đau đến mức dở sống dở chết) là được tin phục nhất: lũ muỗi 
bình thường đã có thể cảm ứng được mùi vị từ cách xa một cây số, mà khứu giác của lũ muỗi 
khổng lô kia rõ ràng là nhạu bén hơn nhiều, vừa khéo bọn họ lại mới làm thịt một con thần lằn 
khống lồ, hẳn mùi máu thằn lằn chính là nguyên nhân dẫn dụ lũ muỗi hung ác kia tới. 


Nhưng nói gì thì nói, cả bọn đã bị quân đoàn muỗi ập đến bất ngờ ấu làm cho chẳng còn lòng dạ 
nào mà yên giấc, ai nấy mệt mỏi thương tích đầy mình. Nghiêm trọng hơn nữa là, vũ khí đã tiêu 
hao gần hết trong trận chiến đấu chẳng có chút ú nghĩa gì đó, nếu lại gặp phải những quân đoàn 
quái vật như thế, bọn họ thật không biết phải đối phó thế nào nữa. 


Trang 1.715/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đêm hôm đó đã được định sẵn là không thể trôi qua một cách bình yên, đám người hiện đại vừa 
mới nhảy dù xuống Shangri-la kia cũng gặp phải tình cảnh bi thảm chẳng kém gì. Đúng như 
Nhạc Dương đã dự đoán, đám người của Tây Mễ trực tiếp nhảy dù xuống thôn Công Bố, nhưng 
cả bọn chỉ có mười ba người thành công đáp xuống bên trong thôn làng, còn bốn người khác thì 
rơi xuống tầng bình đài thứ hai. Các trang thiết bị của bọn chúng cũng chỉ có ba hòm rơi xuống 
đúng vị trí dự định, hai hòm không biết đã bay đi đâu. Kế đó, mười ba kẻ nhảy dù xuống thôn 
Công Bố cách tầng bình đài thứ hai quá xa, nên chỉ nghe được thứ tạp âm sột soạt và những 
tiếng kêu thảm thiết điên loạn. Tiếng kêu thảm ấy quá đỗi khủng khiếp, thậm chí không cần 
dùng hệ thống bộ đàm liên lạc cũng nghe thấy được. 


“Hai tên lính đánh thuê đó... á á... rẹt rẹt... loẹt xoẹt... cách cách... á! Cứu...” 


Tây Mễ đắc ú nói với những kẻ còn lại: “Nghe thấy chưa hả? Đây chính là nơi mà chúng màu 
muốn đến đóI Không đơn giản chỉ là địa ngục thôi đâu, muốn sống sót ở đây, thì phải nghe lời 
tal ” 


Max tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, tất cả đã nghe rõ chưa? Ở đây, chúng ta nhất định phải nghe 
theo đại ca Tâu Mễ. Phải theo đại ca Tây Mễ, chúng ta mới tìm được kho báu ấy, cũng chỉ có 
đại ca Tây Mễ đây mới giúp chúng ta có thể sống sót ở đâu. Đúng vậy không, đại ca Tây Mễ...” 
Nói đoạn, y liền nhe răng cười ngó sang phía Tây Mễ. Tây Mễ nhìn bộ dạng của Max, trông 
chẳng khác nào một con chó Nhật lông xù đang lè lưỡi quẫu đuôi tíu tít. 


Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Trác Mộc Cường Ba mang theo đủ nước dự trữ rời khỏi hồ nước 
đáng sợ ấy. Vì hầu hết đạn dược đã tiêu hao trong cuộc chiến đêm trước, nên bọn họ buộc phải 
tiến lên một cách cần thận hơn đồng thời tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba vót cho Sean một câu 
gậy chống, và gánh ba lô giúp anh ta. Sean tập tễnh đi theo sau mọi người, bộ dạng trông 
chẳng khác nào Lý Thiết Quài trong truyện Bát Tiên. Trong cả quá trình ấy, thi thoảng Trác 
Mộc Cường Ba vẫn đánh ánh mắt phức tạp liếc sang phía Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La. Phải 
biết rằng, đêm qua nếu không có Sean đỡ cho cú đánh đó, lúc nàu người phải chống gậy hoặc 
nằm trên cáng, sợ rằng chính là bản thân gã. Thế nhưng lời của Lữ Cánh Nam chốc chốc lại 
vang lên trong tâm trí, khiến đầu óc gã vô cùng hỗn loạn. 


Nhạc Dương và Trương Lập đi trước dò đường, thi thoảng lại gặp phải một số loài sinh vật hình 
dáng kỳ dị, hầu hết đều đi vòng qua né tránh, nếu thực sự không thể nào né tránh được mới 
đành tiêu diệt. Bôn ba hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng trở lại được chỗ mép bình đài mà 
không gặp phải nguy hiểm gì. Đối với bọn Trác Mộc Cường Ba lúc này, chỉ còn phương án men 
theo mép bình đài tiến lên mới không quá nguy hiểm mà thôi. 


Đi men theo mép bình đài được một lúc, Nhạc Dương chợt nheo nheo mắt, dường như phát 
hiện ra gì đó. Trương Lập thấy vậy cũng nhướng mắt lên nhìn, nhưng không thấy gì cả, bèn 
quay sang hỏi Nhạc Dương: “Phát hiện ra gì à? ” 


Nhạc Dương đáp: “Không biết, đi thêm một lúc nữa mới nhìn rõ được.” Cả bọn đi thêm một 
đoạn nữa, Nhạc Dương đột nhiên reo lên mừng rỡ, rồi lao về phía trước. Trương Lập chẳng 
hiểu gì, cũng nhao lên theo, những người phía sau cũng lần lượt chạu theo. 


Lúc này cả bọn mới nhìn rõ, một cái dù rơi xuống mắc ở mép bình đài, đang bị gió thổi hơi đung 
đưa. Bên dưới cái dù là một hộp sắt lớn hình chữ nhật, nhang nhác cái công ten nơ, nhưng nhỏ 
hơn nhiều. Khi bước lại gần, mới phát hiện đó không phải một cái hòm, mà là mấy cái va li du 


Trang 1.716/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lịch cỡ lớn buộc chặt lại với nhau, lớp vỏ bên ngoài bằng hợp kim rất chắc chắn. Trương Lập 
cũng nhận ra, đây là thiết bị mà bộ đội đặc chủng thường dùng khi nhảy dù. Thông thường một 
bộ hòm xiểng thế này, bên trong đủ các trang bị vật dụng thường dùng cho cả một tiểu đội, gồm 
cả vũ khí, dược phẩm, thực phẩm... 


Trang bị mới 


Nhạc Dương mừng rỡ nói: “Ha ha, đúng là mất cái nọ, được cái kia. Nhất định là trang bị của 
bọn nhảy dù kia bị gió thổi chuyển hướng. Nhìn hìa, thiết bị định vị bằng laser bị va đập hỏng 
rồi! A di đà Phật, A di đà Phật, đúng là ông Trời phù hộ.” Đối với họ mà nói, có những trang bị 
nàu thật chẳng khác nào được tặng than hồng giữa trời tuuết giá cả. 


Trác Mộc Cường Ba vỗ vỗ lên lớp vỏ ngoài bằng hợp kim, đưa tau kéo thử, thấy gắn rất chặt, 
không kéo được. Trương Lập vừa lấy máy tính ra, vừa nói: “Không được đâu, giờ mấy cái hòm 
này đã bị khóa chặt với nhau, không có đĩa giải mã thì kéo còn không thể, đừng nói đến chuyện 
mở ra.” Nói đoạn, anh nhanh nhẹn đăng nhập vào máy tính, lập tức bắt tay tìm kiếm chỗ tiếp 
nối, rồi nói: “Nhưng mà chúng ta cũng có máu tính, phá giải mấu thứ mật mã này chẳng khó 
hơn phá giải cạm bẫu của cổ nhân là mấy đâu.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Bọn chúng làm cách nào vận chuyển lên núi được nhỉ? To thế này 
cơ mà. ” 


Nhạc Dương giải thích: “Kiến còn tha được cả voi cơ mà. Tách ra, mỗi hòm nhỏ bên trong cũng 
bằng một cái ba lô leo núi. Nếu có bốn mươi người lên được đỉnh núi, thì ở đó bọn họ sẽ lắp 
ghép các hòm nhỏ lại thành bốn hòm lớn, thả dù xuống, mười người theo một nhóm. Như loại 
này thì là do tám cái hòm nhỏ ghép lại.” 


Có tiếng “Cạch cạch! ” vang lên, lại nghe Trương Lập nói: “Cái đầu tiên mở được rồi, rút ra đi.” 


Ba Tang liền đưa tay kéo ra một cái hòm khá lớn, cao bằng nửa người, đặt nằm ngang dưới đất, 
“tách tách” mở ra. Vừa bật hai cái khóa móc ở hai bên, bơm nén khí ở nắp hòm đã tự động 
nâng lên. Phần bên trong hòm từ trên xuống dưới được lưới kim loại chia thành ba tầng, từng 
loại thiết bị đặt ở mỗi tầng hiện ra lồ lộ trước mắt mọi người. 


Tầng đầu tiên là đồ dùng y tế, gồm có túi cấp cứu của bộ đội đặc chủng, thuốc kháng sinh, 
ngoài ra còn có một số thuốc tiêm và viên con nhộng khá hiếm thấy. Nhìn những chữ viết tắt 
tiếng Anh bên ngoài bao gói, Lữ Cánh Nam đoán những loại thuốc tiêm và viên con nhộng này 
gồm nhiều loại, có các tác dụng như gây tê, gây mê, khí độc... 


Tầng thứ hai là tầng xép giữa hai tầng, nên hơi nhỏ hơn, bên trong toàn là những miếng nhỏ 
hình chữ nhật kích thước 7, 5 x 2, 5 x 1 xăng ti mét, vỏ bọc bằng chất dẻo hút chân không, 
trông hơi giống lương khô, mà sự thực thì cũng hoàn toàn có thể gọi đâu là một loại lương khô, 
có điều hàm lượng nguyên tố vi lượng và vitamin cao hơn lương khô thông thường rất nhiều mà 
thôi. Nhạc Dương đọc lướt qua mấy hàng chữ nhỏ li ti in bên ngoài bao bì, nét mặt liền lộ ra vẻ 
kinh hãi, cảm một miếng bánh vuông vắn ấy lên nói: “Chỉ cần một miếng này, cũng đủ cung cấp 
toàn bộ năng lượng cho cơ thể hoạt động trong một ngày, trời ơi là trời, bọn Mỹ ấy giỏi thật đấy! 
Ở đâu có một, hai, ba, bốn, năm...” Nhạc Dương đếm thử, ngăn nhỏ ở giữa này có ít nhất là 
một nghìn miếng lương khô giàu năng lượng, đủ để ăn trong hai năm liền. 


Trang 1.717/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam cũng cầm một miếng lên xem thử, rồi nói: “Hạn sử dụng năm năm, bao bì bên 
ngoài sử dụng kỹ thuật đóng gói bằng màng của cơ quan hàng không vũ trụ, có vẻ như được 
nghiên cứu chế tạo làm thực phẩm cho các phi hành gia. Theo tôi được biết, ở Mỹ họ đang ra 
sức nghiên cứu một loại hỗn hợp giàu năng lượng dạng thuốc viên, hụ vọng có thể làm được loại 
hỗn hợp kích cỡ chỉ nhỏ bằng viên thuốc, mà có thể thỏa mãn nhu cầu trong một ngày của cơ 
thể người, xem chừng họ đã có bước đột phá rồi.” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng rất hài lòng với loại lương khô đặc biệt này, cười nói: “Để người sử 
dụng không có cảm giác chán ăn, lại còn làm ra các mùi vị khác nhau nữa chứ.” 


Tầng thứ ba để vũ khí, chia làm rất nhiều ngăn nhỏ, như hộp đựng đồ trang điểm của các bà các 
cô vậu, các loại vũ khí được cố định trong các ngăn nhỏ bằng bọt biển. Ngăn lớn nhất chiếm ba 
phần tư không gian cũng là ngăn để vũ khí chính, chính giữa đặt nghiêng một khẩu súng phóng 
lựu bề ngoài rất giếng khẩu M16A4, chỉ thoạt nhìn đã biết cả tính năng lẫn các chỉ số kỹ thuật 
đều hơn xa loại M16 thông thường; ngăn phía trên bên trái là một đôi tiểu liên Steur TMP có 
gắn nòng giảm thanh, ngăn bên phải bên dưới là một khẩu súng lục USP có gắn thiết bị ngắm 
tia hồng ngoại. Mỗi loại kèm theo năm băng đạn, còn vũ khí chính thì kèm thêm mười băng đạn 
được nối dài. Bên dưới ngăn để vũ khí là ba ngăn hẹp dài đựng đồ phụ trợ, ngăn đầu tiên có 
mười quả lựu đạn, ngăn thứ hai năm quả thủ pháo, năm quả lựu đạn sáng. Ngăn thứ ba có mười 
quả bom dạng đồng hồ đeo tay. Phía bên phải ngăn để vũ khí chính còn có mấy ngăn nhỏ hình 
vuông, chứa một số loại đạn đặc biệt như đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đạn nổ... Ngoài ra còn 
một ngăn nữa để ba quả mìn cỡ nhỏ. 


Đến cả Ba Tang cũng phải rung động trước những hòm vũ khí trang bị ấy, một tiểu đội lính đặc 
chủng được trang bị thế này trên chiến trường hẳn là những kẻ thù cực kỳ đáng sợ, chỉ còn thiếu 
mỗi ống phóng hỏa tiễn cá nhân nữa mà thôi. 


Nhạc Dương lại phát hiện ra, đáu tầng thứ ba này còn cách đáy hòm một khoảng nữa. Ba tầng 
mà họ trông thấy đây có lẽ chỉ chiếm khoảng một nửa không gian bên trong hòm mà thôi. Anh 
bèn thử đầy nhẹ một cái, nghe tiếng “tách”, các ngăn đựng vũ khí liền trượt ra như ngăn kéo tủ, 
phía bên dưới, quả nhiên vẫn còn một bộ trang thiết bị hoàn chỉnh nữa... 


Móc câu, thiết bị bắn móc câu, dây thừng an toàn, dây thừng leo bám, khóa móc, vòng số tám 
lớn nhỏ, chêm đục để leo vách đá, cuốc chim leo núi, giàu, mũ, đệm bảo vệ đầu gối và khuủu 
tau, đèn chiếu sáng, đèn pin, túi ngủ cá nhân... có thể nói là tất cả các trang bị để sinh tồn được 
giữa nơi hoang dã, thứ gì cần là có thứ ấy. Tận cùng bên dưới còn xếp một cái ba lô to tướng đã 
được gấp lại gọn ghẽ. Hiển nhiên, đeo theo cái hòm kim loại thế nàu không hề tiện cho việc di 
chuyển đường dài một chút nào. 


Sean chống gậy loạng choạng bước lên hai bước, kinh ngạc thốt lên: “Quá hoàn mỹ, thật không 
thể nào tin nổi! ” Nói đoạn, lại nghĩ đến những thứ bọn họ đang mang trên mình, quá nửa là đồ 
tự chế lấu, trong lòng lập tức có cảm giác trang bị của mình thật chẳng khác nào đồ vứt đi. 


Trương Lập hắng giọng nói: “Tiền nào của nấy, người ta tiền nhiều như thế, trang bị thêm cho 
chúng ta cũng vẫn còn thừa chán. Hòm thứ hai mở ra rồi đây! ” 


Đường Mẫn mừng rỡ nhìn Trác Mộc Cường Ba, giờ bọn họ đã có thêm các trang thiết bị mới 
này, cơ hội có thể sống sót ra khỏi đây rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba vẻ như 
đã biết Đường Mẫn đang nghĩ gì, cũng quay sang nhìn cô mỉm cười gật đầu khe khẽ. Cô ôm 


Trang 1.718/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chặt cánh tay Trác Mộc Cường Ba, dựa đầu vào vai gã. Lữ Cánh Nam vẫn đang nhìn đống trang 
thiết bị dưới đất, nhưng khóe mắt dường như không sao kiểm chế nổi nữa. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Sao không thấy có nước nhỉ? ” 


Nhạc Dương đáp: “Ngoại trừ ở những khu vực tác chiến đặc biệt, thông thường lính đặc chủng 
không mang theo nước uống, cùng lắm chỉ có một bình thôi, còn trong tuyệt đại đa số hoàn 
cảnh đều lấy nước tại chỗ. Dù sao cũng không thể cõng theo mấy chục cân nước mà đi khắp núi 
đồi được.” 


“Cả quần áo cũng không có.” Đội trưởng Hồ Dương lại nói. 


Ba Tang bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, Trương Lập cũng không nén nổi cười, buột miệng đáp: 
“Thông thường khi tác chiến dã ngoại, một bộ quần áo mặc suốt mấy tháng liền, huống hồ đa 
phần đều là đàn ông với nhau, đâu có phụ nữ như chúng ta.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh 
liễển cảm thấy có ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí đang nhìn mình, vội vàng bổ sung thêm: 
“Nhưng mà lính đặc chủng nữ cũng có thể hành động như nam giới vậu, không, à không, có lúc 
còn ưu tú hơn ấy chứ.” Nói xong, anh chàng vội lè lè lưỡi, mồ hôi túa ra, thầm mắng mình lắm 
mồm, rồi lại tiếp tục cắm đầu phá giải mật mã. 


May cho Trương Lập là Lữ Cánh Nam lúc này không để tâm đến lời nói của anh lắm, đầu óc cô 
đang nghĩ đến một vấn đề khác. Chỉ nghe cô cảnh cáo mọi người: “Đừng vui mừng sớm quá, 
đâu chỉ là các trang thiết bị thất lạc của kẻ địch, từ đây chúng ta có thể hình dung ra đối phương 
được trang bị đầy đủ như thế nào. Kẻ địch như vậy, lẽ nào không đáng cho chúng ta phải cảnh 
giác ư? ” 


Câu nói của Lữ Cánh Nam làm cả bọn bình tĩnh lại, duy chỉ có Ba Tang là vẫn quyến luyến thử 
điều chỉnh các loại vũ khí. Nghĩ cũng phải, bọn họ chỉ là mau mắn phát hiện ra một bộ hòm 
xiểng này, mà theo như cách nói của Nhạc Dương, đối phương tuyệt đối không chỉ có một bộ. 
Vũ khí và các trang thiết bị hiện đại giúp họ có thể đối mặt với các loại ác thú hung mãnh hơn, 
thích ứng được với những hoàn cảnh hiểm ác hơn, có điều, kẻ địch cũng có những trang bị ấy, 
nên điều này chỉ có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ hơn bội phần mà thôi. 


Toàn bộ tám chiếc hòm đã được mở ra, bảy hòm giống hệt nhau, đều chứa nguyên một bộ 
trang thiết bị tiêu chuẩn, nhưng chiếc còn lại thì khác hẳn... bên trong không có túi đựng đồ cấp 
cứu, mà là một va lụ chứa đầu dụng cụ phẫu thuật, loại mà các bác sĩ ngoại khoa vẫn thường 
mang theo: dao phẫu thuật đủ các cỡ, gương, kẹp, dụng cụ tách, ngoài ra còn có thiết bị siêu 
âm màu 3D xách tay và máy sốc điện, một cái hộp giữ lạnh kín mít bên trong có mấy túi máu dự 
phòng; trong hòm này không có thức ăn, nhưng lại có nguyên một bộ thiết bị thông tấn hoàn 
chỉnh, có thể liên lạc ở khoảng cách xa hơn đồng hồ nguyên tử của bọn Trác Mộc Cường Ba, 
ngoài ra còn có ống nhòm hồng ngoại điện tử để nhìn ban đêm và thiết bị theo dõi dẫn đường 
bằng tia laser; trong hòm không có các vũ khí thông thường, nhưng có hai ống phóng hỏa tiễn 
xách tay, một khẩu trung liên tháo rời được, hai hộp đạn to đùng, hai khẩu súng bắn tỉa cự lụ xa; 
bên dưới còn có máy phát điện kiểu quay ta, radar và bộ điều hợp... 


Ba Tang không kìm được huứt lên mấy tiếng sáo, những người hiểu anh ta đều biết, điều này 
chứng tỏ Ba Tang đang hết sức phấn khích. Đối với Ba Tang, có những thứ này mới có thể coi 
là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh được. 


Trang 1.719/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương kiểm lại đống khí giới rồi phân tích: “Kẻ địch của chúng ta rõ ràng cũng rất chuyên 
nghiệp. Nhìn cách phân phối trang bị nàu có thể thấy, chúng ít nhất có một bác sĩ, hai lính trinh 
sát, hai tay súng bắn tỉa, hai chuyên gia chất nổ, lại cả các thiết bị thông tin chuyên nghiệp này 
nữa, hiển nhiên cũng phải có cao thủ về máu móc điện tử thao tác sử dụng. Tám người được 
trang bị thế này, đính thực là một nhóm tác chiến cực kỳ đáng sợ, so với lúc đụng độ với bọn ta 
ở Đảo Huyền Không tự, đám người này đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Rất rõ ràng, cũng giống 
như chúng ta, Merkin có ú định huấn luyện đàn em của hắn thành những tỉnh anh trong các tinh 
anh. Ừm, lạ thật đấu...” 


“Sao hả? ” Với những vấn để kiểu này, có lúc Lữ Cánh Nam cũng phải hỏi anh chàng có tài 
năng thiên bẩm của một lính trinh sát, rất giỏi quan sát phát hiện những điều người bình thường 
không dễ gì nhận ra ở những sự vật hết sức bình thường nàu. 


Nhạc Dương quan sát lại một lượt toàn bộ các trang thiết bị, rồi nói: “Một hệ thống tác chiến và 
các phụ kiện hỗ trợ hoàn thiện, thế nhưng, nếu bọn chúng đến đây để tìm Bạc Ba La thần 
miếu, nơi đã có hơn nghìn năm tuổi, đầy rẫu các cạm bẫy chết người, sao có thể đến cả một hệ 
thống thám trắc phổ thông nhất cũng không có cho được? Ít nhất thì cũng phải có một bộ thiết 


2.13 


bị thăm dò thường dùng nhất như camera gắn trên ống chất dẻo chứ nhỉ. 
Lữ Cánh Nam đã hiểu ý Nhạc Dương, khẽ gật đầu. 
Đội trưởng Hồ Dương nói: “Ý cậu là...” 


Nhạc Dương nói: “Nếu cần một lời giải thích hợp lú, vậy thì, rất có khả năng, đối phương định 
chia quân thành nhiều đợt tiến vào Shangri-la, đội thứ nhất này là đơn vị tác chiến, nhiệm vụ chỉ 
là quét sạch mọi chướng ngại vật và dò đường mà thôi! ” 


Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Nếu nói những kẻ ấy chỉ là đội tiên phong đi trước, vậy phía 
sau còn bao nhiêu người nữa sẽ tiến vào Shangri-la là điều thật sự rất khó đoán. Chuyện nàu 
thật không có gì hoan hìỉ. 


Sean đã cầm lên một miếng lương khô, hỏi Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam: “Có thể... có 
thể ăn một miếng không? ” Ban sáng không ai còn muốn hưởng dụng lũ muỗi mọc đầy lông 
cứng ngắc đó, về sau trên đường cũng bắn hạ được một vài con động vật chân đốt, nhưng món 
thịt nướng chẳng có mắm muối gì ấu không thể nào khiến người ta có cảm giác ngon miệng 
thèm ăn cho được, thêm nữa phải bôn ba suốt một ngày mệt nhọc bụng ai nấy lúc này đều đã 
rỗng không. 


“Dĩ nhiên.” Trác Mộc Cường Ba không hề do dự đáp ngau. 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba nói: “Hôm nay chúng ta hạ trại ở đây luôn.” 
Nói đoạn, cô liếc sang cái va lụ chứa dụng cụ phẫu thuật, rồi lại nói: “Vết thương của Sean vẫn 
cần xử lý một chút.” 


“OKTI ” Trác Mộc Cường Ba gật đầu đáp. 


Lúc này, Sean đã bóc lớp màng mỏng bọc bên ngoài miếng lương khô, vừa nhai nhồm nhoàm 
vừa nói: “Vị dâu tâu, tôi thích vị nàu lắm.” Ăn được một nửa, anh ta bỗng ngạc nhiên thốt lên: 
“Cái gì đâu nhỉ? ” Chỉ thấy anh ta rút từ bên trong lớp màng mỏng bọc bên ngoài ra một vật 
mỏng, dèn dẹt như cái kẹo cao su. 


Trang 1.720⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhìn bao bì bên ngoài của vật mỏng ấy, Sean bất giác cười khổ, khoảng cách về trang thiết bị 
của bọn họ so với đối phương quả thực đúng là một trời một vực. Nhạc Dương tò mò hỏi: “Cái gì 
thế? ” Anh đón lấy vật mỏng đó, không ngờ lại đúng là kẹo cao su thật. Nhạc Dương nhìn nhìn, 
rồi cũng bật cười, bộ dạng có vẻ rất cam chịu. Đường Mẫn cũng lấu làm hiếu kỳ: “Gì thế? ” 


Nhạc Dương đưa cho cô, rồi nói: “Đúng là kẹo cao su. Giấy bọc viết rất rõ, sử dụng sau khi ăn 
có tác dụng làm sạch khoang miệng, ngoài ra bên trong còn có hoạt chất khiến đầu óc tỉnh táo, 
hấp thụ thông qua lưỡi. Hơn nữa nhai kẹo còn làm máu não tuần hoàn tốt hơn, khiến phản ứng 
và khả năng phán đoán của con người tăng lên đáng kể, rất có lợi cho việc phối hợp và điều hòa 
tác chiến. Đâu cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều vận động viên bóng rổ, bóng đá thích nhai 
kẹo cao su trong khi thi đấu. Còn cả hàng chữ cuối cùng nữa, cô Mẫn Mẫn có thấy không? Bên 
trong còn có RDX đã được xử lý khử hoạt tính nữa cơ đấy.” 


Đường Mẫn bất giác khẽ thở hắt ra một hơi: “Chất nổ dẻo! Nhưng làm gì có kíp nổ chứ? ” 


Nhạc Dương nói: “Nhai kỹ xong lật ngược lớp giấy bọc bên ngoài gói lại, lúc ấy thì tuyệt đối 
không được để bất cứ vật gì đè lên nó nữa đâu.” 


Đội trưởng Hồ Dương nghe mà ngẩn cả người ra: “Đây hình như không phải là thứ mà bộ đội 
đặc chủng cần sử dụng thì phải? ” 


Nhạc Dương gật đầu: “Chỉ có điệp viên mới sử dụng loại vũ khí bí mật kiểu thế nàu. Đến cả giấu 
gói cũng không lãng phí, sợ rằng những từ như `hiện đại, hoàn bị không đủ để hình dung về 
trang thiết bị của đối thủ của chúng ta rồi.” 


Trương Lập nãy giờ vẫn quò một chân trước cái hòm lục lòi tìm kiếm rất kỹ càng và cẩn thận 
một thứ gì đó. Trác Mộc Cường Ba thấy vậy bèn hỏi: “lìm cái gì đấu? ” 


Trương Lập đầm đìa mồ hôi đứng dậy, lắc đầu nói: “Thiết bị phát xạ tia laser. Thứ gì bọn chúng 
cũng chuẩn bị đầu đủ cả, duy chỉ có thiết bị phát tia laser là không có thôi, hình như đối thủ của 
chúng ta không định liên lạc với thế giới bên ngoài thì phải. Theo lý mà nói, bọn chúng từ trên 
cao nhảy dù xuống, nhất định phải biết ngoài tia laser ra thì chẳng có loại tín hiệu nào xuyên 
qua được màn mây mù trên đỉnh kia mới phải chứ nhỉ.” 


Nhạc Dương liền nói: “Chuyện này đơn giản lắm mà. Đối thủ của chúng ta cũng sợ trong đám 
người của hắn có những thành phần bất thuần. Mà hắn còn sợ nơi này bị người khác phát hiện 
hơn chúng ta nhiều. Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phong của Merkin thôi.” 

Điều chỉnh lại một chút, rồi Trương Lập ném một bộ thiết bị thông tấn cho Nhạc Dương. Nhạc 
Dương bắt lấy đưa lên nhìn qua một cái, rồi đeo vào tai, kéo nửa miếng kính mắt có thể mở ra 
kéo vào che lên mắt phải, tai nghe nhét vào trong lỗ tai, microphone chĩa về phía khóe miệng, 
ngoài ra còn hai sợi dây kết nối với hệ thống dữ liệu số buông trên vai. Trương Lập lại đưa cho 
anh thêm một thiết bị trung chuyển tín hiệu cỡ bằng cái điện thoại di động. Nhạc Dương nhét 
thiết bị đó vào túi áo trước ngực, rồi gắn dâu kết nối vào, đoạn ấn hai cái nút bố trí phía trên tai. 
Trên mảnh kính phía trước mắt anh lập tức xuất hiện vị trí của bảy bộ thiết bị thông tấn còn lại 
và khoảng cách của anh so với chúng, vì lúc nàu các bộ khác chưa bật, nên số liệu hiện lên đều 
bằng không. Nhạc Dương cũng không kìm được, đắc ý huút sáo véo von. Bộ trang thiết bị nàu 
cứ như thể là được đặt làm riêng cho cánh lính trinh sát giống anh chàng vậy. 


Trang 1.721⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhìn Nhạc Dương điều chỉnh thiết bị một cách hết sức thành thạo, Lữ Cánh Nam chợt hỏi: “Hồi 
trước cậu dùng qua hệ thống này rồi à? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Đâu ra cơ hội tiếp xúc với hàng xịn thế này chứ? Giáo quan, cô dùng bao 
giờ chưa? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu, trong lòng thầm nhủ: “Chưa dùng bao giờ sao lại thành thạo vậu được? ” 


Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung thêm: “Còn một bộ xử lý trung tâm nữa, đến lúc đó sẽ do 
một người đeo trên lưng, thông qua camera gắn bên cạnh mắt kính, bất cứ người nào trong 
chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt người khác tại thời điểm đó. Ngoài ra 
còn có một radar siêu cao tần, nó sẽ cung cấp cho chúng ta dữ liệu về phạm vi hoạt động của 
các sinh vật sống cũng như quỹ đạo di động của chúng.” 


Nhạc Dương nắm chặt hai tay trước ngực, kích động thốt lên: “Mặc kệ đây là bang hội tổ chức 
nào, tôi cũng yêu chúng đến chết đi được ấy! Mỗi người một cái ba lô, cứ như là được đặt làm 
riêng cho chúng ta ấy nhỉ.” 


Trương Lập nói: “Ai bảo là vừa khéo chứ? Ở đâu chỉ có tám cái ba lô, chúng ta lại có tận chín 
người, trừ phi có thêm... ” 


Nhạc Dương vội cướp lời: “Câm cái mõm chim lợn của anh vào! ” Trương Lập giờ mới chợt Ú 
thức được, hình như suứt chút nữa thì mình đã lại nói ra một câu xui xẻo. 


Lữ Cánh Nam nói: “Đừng xúc động nữa, trời cũng không còn sớm đâu, dựng trại đi thôi. Đối thủ 
của chúng ta dùng túi ngủ, xem ra bọn chúng vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về Shangri-la rồi, 
có lẽ đâu là sơ xuất duy nhất của bọn chúng cũng nên.” 


Những người còn lại phụ trách dựng trại trên vách đá, trạm radar cỡ nhỏ của Trương Lập cũng 
đã lắp ráp xong xuôi, rất nhỏ, nhưng tiện xách theo bên người. Để thử phạm vi quét của radar, 
Trương Lập bảo Nhạc Dương mang theo thiết bị thông tin đi lùi về phía sau. Còn Đường Mẫn và 
Lữ Cánh Nam thì cùng bắt tay làm một ca phẫu thuật đơn giản để xử lú vết thương ở mông của 
Sean, loại bỏ các tổ chức mô bị hoại tử, dẫn lưu vết khâu... Lần này đã có thuốc tê nên Sean 
cũng không bị đau đớn quá. Chỉ có điều vết thương rất sâu, theo ý kiến của Mẫn Mẫn, Sean vốn 
không nên tiếp tục lên đường nữa, như vậy sẽ rất bất lợi cho vết thương, nhưng Sean vẫn cho 
rằng không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không bị tụt lại phía sau. 


Lúc này Trương Lập cũng đã có kết luận sơ bộ về phạm vi quét của radar, khoảng cách lớn nhất 
lên đến mười câu số, nếu ăng ten lắp trên câu, phạm vi quét thậm chí còn có thể lớn hơn nữa. 
Chỉ có điều, đâu không phải loại radar có thể phát hiện vật thể sống mà Trương Lập tưởng 
tượng, chỉ là loại radar phát hiện vật thể di động bình thường, đồng thời chỉ có thể bắt được 
những tín hiệu di chuyển với tốc độ cao, nếu là vật thể đứng vên bất động hoặc chảm chậm di 
chuyển thì không thể nào phân biệt được với câu cối trong rừng. 


Ngày hôm sau, cả bọn sắp xếp lại đồ đạc rồi tiếp tục tiến về phía trái. Giờ đây sự tự tin của họ 
đã tăng lên gấp bội. Được trang bị đến tận răng thế này, dẫu có gặp phải mấy con thằn lằn 
khổng lồ như lần trước vây công, bọn họ cũng thừa tự tin có thể tiêu diệt được hết. Bọn Trác 
Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục men theo mép tảng bình đài thứ hai tiến lên. Vì không cần lo lắng 
về chuyện thức ăn nữa, nên ngoài những lúc lấy nước, họ gần như không cần thiết phải tiến sâu 


Trang 1.722/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vào rừng, thành ra tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ đến kẻ địch của 
mình. Cũng như họ, đối phương cũng không cần lo lắng về thức ăn, bởi thế hành trình mười 
ngày mà họ dự đoán ban đầu, áng chừng sẽ phải rút ngắn xuống chỉ còn khoảng năm đến bảu 
ngày mà thôi. 


Hai ngàu đầu không gặp nguy hiểm gì, thi thoảng mới có một hai con quái vật xông ra khỏi 
rừng, nhưng cũng bị họ tiêu diệt một cách dễ dàng. Sean vẫn còn có thể đầu hứng thú giới thiệu 
với mọi người đây là sinh vật thuộc giống gì, từ ngoại hình có thể nhìn ra được các đặc điểm gì, 
đó là động vật ăn thịt hay ăn cỏ, từ các cơ quan trên cơ thể có thể đoán được nó săn mồi như 
thế nào, vân vân... 


Núi Tu Di 


Trác Mộc Cường Ba dẫn theo đội của mình đơn độc tiến lên giữa chốn rừng rậm hoang dã đầu 
rẫu quái thú hoành hành nhưng chẳng có vết dấu gì của loài người ấy. Trên đường, họ quẳng lại 
sau lưng hết thảu những sợ hãi và mệt mỏi, tạm thời quên đi đau đớn và nỗi buồn, nói theo cách 
của Nhạc Dương, thì dù có bi thương đến mấy đằng nào cũng phải tiến lên phía trước, vậu cớ 
sao không vui vẻ mà đi cho rồi. 


Điều đáng tiếc duy nhất trong hai ngày nay chính là vết thương ở mông Sean, chẳng những 
không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại còn có xu hướng ngày một trầm trọng hơn. Về 
sau, cứ mỗi lần Sean chống cây gậy xuống, cả bọn đều nghe thấy anh ta khẽ rên lên một tiếng, 
xem chừng có vẻ đang gắng sức chịu đựng, nhưng mồ hôi trên trán thì vẫn túa ra không sao kìm 
được. Sau khi cùng chẩn đoán, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đều cho rằng vết thương của Sean 
như vậu thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Lúc ấu sắc mặt anh ta tái dại đi, mấy ngày nàu, 
anh ta vẫn luôn gắng gượng, cố hết sức không để tình trạng này xảy ra. Nhưng ngay sau đó, đẻ 
nghị của Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn biến đổi nỗi lo của Sean. Gã để nghị, liệu có nên 
làm cho Sean một cái cáng, rồi mọi người thau nhau cáng anh ta tiếp tục lên đường. Lữ Cánh 
Nam và pháp sư Á La đưa ánh mắt trao đổi giâu lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cho dù nghỉ 
ngờ Sean có mục đích gì đi nữa, thì anh ta cũng đã đạt được rồi. Bỏ Sean lại trong hoàn cảnh 
này, tốc độ tiến lên của họ rất có thể còn chậm hơn khi phải cáng anh ta theo, càng huống hồ 
họ cũng không có chứng cứ gì, nhất là đội ngũ nàu không thể cứ thế bỏ lại người bị thương rồi đi 
tiếp được. 


Những ngày này, pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương không lúc nào ngừng việc chỉnh lý sắp 
xếp cuốn Nhật kú thôn Công Bố và những quuển kinh văn còn sót lại, hụ vọng có thể tiếp tục 
đào xới được thêm một số đầu mối có ích khác nữa. Những người khác sau khi hoàn thành việc 
của mình, có lúc cũng lại giúp họ một tay. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì dành thời gian chăm 
sóc Sean nhiều hơn một chút, hễ làm xong công tác phòng ngự và trinh sát, Trương Lập và 
Nhạc Dương cũng chạy qua lăng xăng giúp đỡ hai cô. 


Ban đầu mọi tư liệu đều được lưu vào máu tính, chỉ mình pháp sư Á La tiến hành phiên dịch và 
giải nghĩa, nhưng giờ đây, trong đống trang bị của bọn Merkin còn có cả thiết bị lưu trữ và đọc 
dữ liệu cỡ nhỏ, pháp sư có thể chia các tư liệu trong máy tính ra theo từng khoảng thời gian, 
chuuển vào thiết bị lưu trữ của từng thành viên trong đội, hiệu suất nghiên cứu Nhật ký thôn 
Công Bố liền tăng lên đáng kể. 


Phần Nhật kú phân cho Trương Lập, hình như chỉ toàn ghi chép những chuyện vụn vặt lắt nhắt, 


Trang 1.723/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chẳng hạn như năm nào tháng nào đi đến đâu, mang theo những thứ gì, đổi về những thứ gì. 
Mặc dù thế, anh cũng phát hiện được rất nhiều chữ lạ, không hiểu nghĩa là gì, bèn đi tìm pháp 
sư Á La để nhờ chỉ giáo. 


Lúc Trương Lập đến chỗ pháp sư Á La, ông và đội trưởng Hồ Dương đang thảo luận rất sôi nổi, 
nói toàn những gì mà Lục đạo, hoa sen tám cánh, cung điện gì gì đó. Đột nhiên đội trưởng Hồ 
Dương hét lớn một tiếng, kích động tóm chặt tay pháp sư Á La kêu lên: “Pháp sư còn nhớ Đại 
Thiên Luân kinh miêu tả thế giới này được cấu thành như thế nào không? Đoạn ở ngay đầu tiên 
ấu! ” 


Pháp sư Á La cũng đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngàu, trợn trừng mắt lên nói: “Ý cậu là, đâu 
không phải Shangri-la? Đúng thế, nó không giống với những gì được ký tải trong Đại Thiên 
Luân kinh, nó là cả một thế giới! ” 


Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt tau đấm vào tảng nham thạch lớn bên cạnh mình, thốt lên: 
“Đúng là vậy rồi! Đúng là vậu rồi! ” 


Trương Lập chẳng hiểu gì, đần mặt ra hỏi: “Pháp sư, đội trưởng Hồ Dương, hai người đang nói 
gì vậy? Cái gì không phải là Shangri-la? Đúng vậy rồi là sao? ” 


Pháp sư Á La bèn giải thích: “Thực ra, khi nghiên cứu Nhật kú thôn Công Bố, chúng tôi đã phát 
hiện ra danh xưng họ gọi nơi này không phải Shangri-la chúng ta vẫn cứ nói, mà là một từ khác. 
Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi cho rằng từ này chính là để chỉ Shangri-la, nhưng hôm nay, đội trưởng 
Hồ Dương đã xác định được từ nguyên của Shangri-la rồi. Dựa theo phần miêu tả trong Nhật kứ 
thôn Công Bố này, Shangri-la chắc là nằm ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba mới 
đúng.” 


Trương Lập lắp bắp nói: “Cháu... cháu không hiểu, pháp sư Á La, cháu hồ đồ mất rồi. Nơi nàu, 
không phải Shangri-la? Shangri-la ở một nơi nào đó trên tầng bình đài thứ ba? Vậy thì... nơi 
này... nơi này là cái gì? Còn Mật quang Bảo giám mà chúng ta diễn dịch ra thì sao? Nó chỉ cái 
gì? Hay là chúng ta đã nhằm? ” 


Đội trưởng Hồ Dương bật cười khà khà, đưa tay vỗ lên lưng Trương Lập một cú rõ mạnh. Pháp 
sư Á La gật đầu nói: “Đâu cũng chính là vấn đẻ chúng tôi vừa tranh luận khi nãy. Nếu nơi này, 
toàn bộ không gian ở bên trong khe nứt khổng lô giữa lòng núi này, không phải là Shangri-la, 
mà Shangri-la chỉ là một phần trong nó mà thôi, vậy thì nơi này rốt cuộc là nơi nào đây? Đúng 
lúc cậu bước đến, thì tôi và đội trưởng Hỏ Dương đã rút ra được một kết luận có thể nói là tương 
đối chuẩn xác rồi.” 


Pháp sư Á La hướng ánh mắt về phía mép bình đài, chậm rãi nói: “Người bộ tộc Qua Ba cổ đại 
coi chốn này như một thế giới độc lập. Họ cho rằng, bất luận là băng qua U Minh hà hay vượt 
qua núi tuyết thần thánh thiêng liêng, thì cũng đều là những quá trình siêu thoát khỏi sự sống và 
cái chết. Đối với họ, toàn bộ không gian bên trong khu khe nứt này chính là một thế giới hoàn 
toàn mới, nơi đây chính là toàn thế giới, toàn vũ trụ; quả núi có ba tầng bình đài hình chóp 
ngược này, chính là núi Tu Di. 


Trương Lập vẫn chưa hiểu, đội trưởng Hồ Dương bèn giải thích thêm: “Cậu còn nhớ Đại Thiên 
Luân kinh miêu tả vũ trụ cấu thành như thế nào không? Thế giới vật chất do Tứ luân: địa, thủy, 
hỏa, phong tạo nên. Phong luân ở chốn hư không, bên trong là Hỏa luân do nó nâng đỡ, có bảu 


Trang 1.724/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tầng, tầng thứ bảy gọi là Kim Cương sơn hay Danh Mã Diện Hỏa sơn; bên trong ngọn núi lửa ấu 
là Thủy luân, cũng có bảy tầng, tầng thứ bảy được gọi là Diêm Hải; bên trong nó là Địa luân, 
trung tâm của Địa luân chính là núi Tu Di, trên dưới núi Tu Di có những vòng vây quanh, dạng 
như cái đĩa đồng úp ngược ra phía bên ngoài, tầng dưới cùng nhỏ nhất, càng lên trên càng lớn 
dân, thực chất chính là một hình chóp nón trên lớn dưới nhỏ úp ngược. Cậu nghĩ lại những gì 
chúng ta đã trải qua khi tìm đến được nơi này mà xem, bên ngoài núi tuyết là gió thốc cuồng 
loạn, lại còn cả biển ngầm và kết cấu thông đạo của U Minh hà nữa, đều là do núi lửa cổ đại tạo 
thành, dung nham núi lửa đã hình thành nên biển ngầm, mà bình đài ba tầng hình chóp ngược 
chân nhỏ đầu to này chính là ở giữa biển ấy. Từ đầu đến giờ, chúng ta không hề liên hệ gì giữa 
kết cấu hình chóp ngược này và núi Tu Di cả, giờ nghĩ lại mới thấy, ba tầng bình đài mà chúng 
ta đang leo lên đây, đích thực chính là núi Tu Di rồi! ” 


Trương Lập ngạc nhiên thốt: “Đây... đây là núi Tu Di? Thế còn Shangri-la đâu? Mật quang Bảo 
giám không phải chỉ đường đến Shangri-la hay sao? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Theo tôi nghĩ, trước đâu chúng ta đã hiểu lâm rồi. Trong Mật quang 
Bảo giám, vệt chỉ đường ẩn tàng ấy không phải chỉ đường cho chúng ta đến Bạc Ba La thần 
miếu, mà là đến Shangri-la. Shangri-la, chỉ là một phần trong thế giới Tu Di nàu mà thôi. Người 
đời muốn tìm kiếm Shangri-la ở thế giới bên ngoài kia là chuyện không thể nào thực hiện được, 
bởi vì Shangri-la, Shangri-la ở bên trong thế giới này, đâu... đâu là một thế giới hoàn toàn khác 
với thế giới bên ngoài. Cậu nhìn đây đi...” Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào máy tính, nói với 
Trương Lập: “Những người dân trong thôn Công Bố ở tầng thấp nhất này tự nhận rằng ngôi 
làng của họ tọa lạc ở miền giáp ranh giữa Thánh vực và Phiên vực, đây cũng là những gì được 
miêu tả về thế giới Tu Di trong Đại Thiên Luân kinh. Dọc theo chân núi Tu Di chia ra làm bốn 
góc vuông, mỗi góc là một châu, mỗi châu lại chia thành ba khu Đông, Trung, Tây. Cách lý giải 
thông thường về Đại Thiên Luân kinh cho rằng, phàm nhân như chúng ta cư trú ở nửa vùng 
phía Bắc khu Trung của châu phía Nam, vùng này lại được chia làm sáu khu vực nhỏ, từ Bắc đến 
Nam lần lượt là Tuyết sơn tụ, Shangrila, Hán vực, Lê vực, Phiên vực, Thánh vực. Các nhà 
nghiên cứu cho rằng, Phật giáo được truyền vào từ Ấn Độ, vì vậy Thánh vực để chỉ Ấn Độ, 
Phiên vực là chỉ Tây Tạng, Lê vực đại khái chắc là vùng Tân Cương, Tuyết sơn tụ chắc là vùng 
cực Bắc của Đại Lục, còn Shangri-la rốt cuộc là ở đâu thì vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng. 
Ngoài ra còn rất nhiều luận định nhất trí cho rằng núi Tu Di mà người xưa nói, kỳ thực chính là 
chỉ Hy Mã Lạp Sơn, ai có thể ngờ được... ai có thể ngờ được! Thì ra núi Tu Di lại là núi ở bên 
trong núi! ” 


Trương Lập hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác chấn động pha lẫn kinh hãi, núi Tu Di, Shangri- 
la, những danh từ trong truyền thuyết ấu cứ luân phiên xuất hiện trở đi trở lại trong đầu anh. 
Pháp sư Á La giật lấu chiếc máu tính, nói: “Chúng ta vẫn còn phải đọc thêm nhiều tư liệu nữa, 
để xem có thể kết hợp với hình vẽ trên gương đồng mà vẽ ra một tấm bản đồ cụ thể và tỉ mỉ của 
núi Tu Di hay không. À, đúng rồi, Trương Lập, cậu tìm tôi có việc gì đấy? ” 


Trương Lập giật mình sực nhớ ra, vội nói: “Â, vâng, pháp sư, ở đây có một số phần cháu không 
hiểu nghĩa lắm, muốn nhờ ông xem giúp.” Nói đoạn, anh liền chuyển phần tư liệu mình được 
chia cho vào máy tính. 


Pháp sư Á La nhìn lướt qua tư liệu, “ỏ” lên một tiếng, nói: “Trong này có rất nhiều từ ngữ tu 
sức, chẳng trách cậu lại không hiểu. ÙỨm.” Vừa đưa mắt đọc, pháp sư Á La vừa mỉm cười hiền 
hòa. Trương Lập đứng bên cạnh cuống cuồng hỏi: “Sao rồi ạ? Pháp sư, trong đó viết gì vậy? ” 


Trang 1.725/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La giải thích: “Đây chắc là một dạng kiểu như du ký do người phụ trách ghi chép 
Nhật kú của thôn làng viết ra, miêu tả lại những nơi bản thân từng đi qua và những gì mắt thấu 
tai nghe. Ừm, thời gian nàu... tính theo lịch pháp Thiên Luân...” Pháp sư Á La gõ mạnh lên bàn 
phím máy tính, kích động nói: “Trong những tư liệu chúng ta phát hiện được, đoạn ghi chép nàu 
có lẽ khá gần với thời gian thôn Công Bố xảy ra thảm họa diệt tộc, phải nghiên cứu cho kỹ vào. 
Trương Lập, cậu chú ý tìm lại coi, trong phần tư liệu cậu được phân cho đó có đoạn nào tương 
tự như như vậy nữa không, cứ tìm hết loạt ra. Rất có thể, chúng ta sẽ tìm được trong đó nguyên 
nhân thôn Công Bố bị đồ sát cũng nên đấy.” 


Trương Lập gật đầu nói: “Vâng ạ. Thế đoạn ấy rốt cuộc là viết gì thế ạ? Cháu chỉ biết trong ấu 
có một tên người, hình như tên là A Mễ hay gì đó, phải không ạ? ” 


“Mã Cát A Mễ, cái tên đẹp thật! ” pháp sư Á La chậm rãi nói. “Xem chừng, người ghi chép của 
thôn Công Bố này rất để ú tới cô bé đó, mỗi lần nhắc đến Mã Cát A Mễ, đều dùng khá nhiều từ 
tu sức. ” 


Nghe pháp sư Á La nói thế, cả đội trưởng Hồ Dương cũng thấy tò mò, Trương Lập lại càng nôn 
nóng thúc giục: “Pháp sư đọc lên nghe thử xem thế nào đi, đọc thử đi ạ.” 


Pháp sư Á La chuẩn bị một chút, rồi chảm chậm đọc thành tiếng bằng chất giọng thấp trầm: 
“Đêm nay, vâng trăng đã lâu rồi không xuất hiện chiếu rọi khắp muôn nơi, tiếng lá câu xào xạc 
tấu lên một khúc nhạc tuyệt mỹ dưới ánh trăng vàng, bóng trăng loang lổ, tinh tú chuyển dời, 
ánh trăng chiếu xuyên qua tán câu rậm rạp rải xuống thảm cỏ màu bích lục, trên mặt đất tựa 
như có dòng sông sao đang chảy. Ta đầu đội ánh sao, chân bước qua dòng sông sao, đón ngọn 
gió nhè nhẹ mát lành tiến về phía trước, cảnh đêm đẹp tuyệt trần ấu làm ta quên đi cả thời gian 
và mệt mỏi. Dần dần, bóng trăng ngả về Tây, phía góc trời đã thấu có ánh sáng, tia nắng đầu 
tiên của ban mai chiếu qua màn sương mờ vẫn chưa khép hắn lại phủ lên khu rừng, sương sớm 
ngưng kết thành vô vàn tinh linh bé nhỏ, những hạt sương run rấy nghịch ngợm lượn tròn trên 
đám lá xanh mơn mởn mới nhú, trong khu rừng tĩnh lặng truyền lại tiếng chim trong trẻo véo 
von, dòng suối hân hoan khẽ cất tiếng ngâm nga, chúng chảy từ núi tuyết xuống, xuyên qua 
Thánh vực. Đã lâu lắm lâu lắm rồi ta không tìm đến Thánh vực tĩnh lặng thanh bình này nữa. 
Hôm nay đã được định sẵn là một buổi ban mai không bình phàm, ta bước lên thảm cỏ xốp 
mềm, tựa hồ như trong cõi vô minh có một thứ lực lượng đang chỉ dẫn ta tìm kiếm gì đó, ta cũng 
không biết đó là gì, cho tới khi thấy bóng hình yêu kiểu mong manh đó. Một thiếu nữ đi nhặt 
quả phỉ, nàng quò một chân trên bãi cỏ, xoay lưng hướng về phía ta, bên cạnh có một chiếc giỏ 
trúc nhỏ, nàng rất chăm chú, hoàn toàn không biết ta đang tiến lại gần. Nếu nói thần Tự nhiên 
khẳng khái đã trải ra trước mắt ta một bức tranh diễm lệ, vậu thì, chẳng nghi ngờ gì nữa, cô bé 
đó chính là trung tâm của bức tranh ấy, nàng hòa lẫn với khu rừng thành một thể hài hòa thống 
nhất, cảm giác như sự tồn tại của ta chỉ là dư thừa. Khi nàng ngoảnh đầu lại nhìn, ta lấy làm kinh 
ngạc trước vẻ đẹp đó, rồi bỗng bàng hoàng hiểu ra, thì ra ánh nắng mai như mộng cảnh này, 
chính là để tôn lên vẻ đẹp ấu! Trên gương mặt thanh nhã non tơ đó, ta có thể nhìn thấy dung 
nhan tuyệt thế của nàng sau này, trong đôi mắt nàng, ta càng có thể thấu cả khu rừng mênh 
mông. Một sắc xanh tràn ngập, thậm chí cả trái tim già nua mệt mỏi này của ta, cũng vì thế mà 
được rót tràn trề một sức sống mới...” 


Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương tựa như đang nghe một đoạn tản văn tuyệt mỹ, tâm thần 
sau sưa chìm đắm, thấy pháp sư Á La ngừng lại, cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi: “Hết rồi 


Trang 1.726/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


à? Hà 


Pháp sư Á La mỉm cười, tiếp tục đọc: “Ta khâm phục sự dũng cảm của nàng. Chắc mới chỉ 
khoảng bảy tám tuổi thôi, vậu mà đã dám một mình vào chốn rừng sâu này nhặt quả phỉ, lẽ nào 
nàng không biết, bất cứ loài động vật nào ở đây, bất cứ một cây rừng nào ở chốn này, cũng có 
thể đưa nàng vào chỗ chết? Đối mặt với một kẻ lạ mặt ổi ra từ trong rừng sâu như ta, nàng cũng 
không hề có vẻ sợ hãi hay hoảng hốt gì, ngược lại còn nở một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười ấy 
như thế nào nhỉ, trong những năm tháng đầy rẫy khổ đau này, nụ cười ấy đủ sức mạnh để xua 
tan tất thảu mọi bi thương và tang tóc. Ta cũng thấy yên tâm phần nào, một thiếu nữ có nụ cười 
như thế, chắc hẳn sẽ được chư thần bảo hộ, dẫu là đám người Lỗ Mạc hung mãnh nhất, nhìn 
thấy nụ cười đó, chắc cũng không nhẫn tâm mà ra tay với nàng đâu. Cô bé ấy là... là một tỉnh 
linh có nụ cười của Thiên sứ.” 


“Thiên sứ? ” Trương Lập tròn mắt nhìn pháp sư Á La. 


Pháp sư Á La nói: “Tôi chỉ cố để dịch sao cho các cậu có thể hiểu được.” Đội trưởng Hồ Dương 
vừa ra hiệu cho pháp sư Á La tiếp tục đọc, vừa lừ mắt lườm Trương Lập, tựa như đang trách anh 
chàng phá thối, ngắt lời pháp sư Á La. 


“Bởi một cảm giác thân cận hết sức tự nhiên, ta lại gần nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiếu nữ 
ấu nói với ta, nàng tên là Mã Cát, Mã Cát A Mễ, một cái tên đẹp đến độ khiến người ta đắm sau 
ngây ngất. Năm nay nàng tám tuổi, đang sống chung với bà nội ở thôn Công Nhã Lạp gần đây, 
bà nàng không được khỏe, nên Mã Cát đi nhặt quả phỉ về cho bà ăn. Được Mã Cát mời, chúng 
ta cùng nhặt quả, hái hoa, kết vòng cỏ, chơi đùa. Sự ngây thơ thuần khiết của nàng khiến ta 
quên ổi cả tuổi tác của mình, tựa hồ lại trở về với những năm tháng vô ưu vô lự thuở ấu thơ. 
Buổi sớm hôm ấy khiến ta trọn đời cũng khó thể nào quên. Bởi vì vui, cho nên vui, cảm giác vui 
vẻ đơn thuần ấy, khiến ta hồi tưởng lại được niềm vui thích thật sự. Điều khiến ta kinh ngạc nhất 
là, từ lời kể của Mã Cát, ta biết được rằng cha mẹ nàng đã chết trong chiến tranh, nàng và người 
anh trai hơn hai tuổi xưa nay vẫn quấn quứt nương tựa lẫn nhau cách đâu không lâu cũng bị lụ 
tán trong nạn đói. Nhưng ở thiếu nữ này, ta chỉ nhìn thấu niềm hoan lạc và sự kiên định. Niềm 
vui của nàng khiến từng ngọn cỏ cành cây xung quanh cũng thấm đẫm vẻ hân hoan thích thú. 
Thiếu nữ ấy nói với ta bằng giọng khẳng định chắc nịch, bà nàng nhất định sẽ khỏe lại, chiến 
tranh nhất định sẽ kết thúc, anh trai nàng nhất định sẽ trở về đón nàng rời khỏi nơi đây, họ sẽ 
ra thế giới bên ngoài kia, họ đã ước định như vậy rồi! Họ sẽ cùng đi tìm kiếm miền tịnh thổ 
không có chiến tranh loạn lạc trong truyền thuyết ấy, thế giới bên ngoài rộng lớn vô hạn, nhất 
định sẽ có một vùng thánh địa thanh bình, nàng muốn tất cả mọi người, đều sống bên nhau thật 
tình tương thân tương ái. Khi Mã Cát nói những lời ấu, vẻ nghiêm túc trên gương mặt nàng 
khiến tim ta rung lên. Thật hổ thẹn thay, Địch ô của thôn Công Bố như ta, mà lại không có 
được đảm thức và sự giác ngộ ấy. Một lần nữa, ta lại kinh ngạc trước sự kiên định và chấp niệm 
của nàng, trước đôi bờ vai nhỏ nhắn non tơ ấy...” Pháp sư Á La đọc tới đoạn cuối cùng, nhíu 
mày nói: “Chiến tranh? Trong các đoạn Nhật ký trước đây chúng ta đọc được, hình như không 
có nhắc đến chiến tranh. Thử tìm kỹ lại xem, có khi lại có quan hệ trực tiếp với sự diệt vong của 
thôn Công Bố cũng nên đấy.” 


Trương Lập vẫn đứng im bất động, trong óc anh đã phác ra một cô bé với nụ cười tươi tắn thuần 
khiết, tau cầm chiếc giỏ trúc, chăm chú nhặt quả phỉ trong cánh rừng u tịnh. Sương sớm, dòng 
suối nhỏ, thảm cỏ xốp mềm, vài tia nắng chiếu qua cây, cảnh tượng đó hắn phải đẹp vô cùng! 


Trang 1.727/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Câu chuyện của A Mễ 


Sau đó họ lại đi thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, người nhàn nhã nhất chính là Sean, vì 
vết thương ở chỗ nhạy cảm nên anh ta được ung dung thoải mái nằm sấp trên cáng, ngày ngàu 
chỉ có mỗi việc đọc tài liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân, bổ sung thêm kiến thức về 
các loài sinh vật khổng lỏ thời tiền sử, nên giờ đây đã có thể phán đoán được tập tính sinh hoạt 
của các loại quái thú ở đây một cách chính xác hơn nhiều rồi. 


Có điều, sự nhàn nhã của Sean được xây dựng trên cơ sở sự bận bịu của bốn người, Ba Tang, 
đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La - bốn người này phải thay nhau 
khiêng cáng. Ba người còn lại không nói gì, chỉ có Ba Tang là rất nghi ngờ về vết thương của 
Sean. Đầu óc Sean vẫn tỉnh táo, vết thương cũng không hề có chiều hướng nhiễm trùng nặng 
hơn, tại sao lâu như vậu vẫn không đỡ chút nào? Ít nhất anh ta cũng phải tự đi được vài bước 
mới phải. Có điều lần nào thay thuốc cũng thấy Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn nhíu chặt đôi 
hàng lông mày, lần nào cũng dẫn lưu được nhiều dịch như cũ, nhưng nếu bảo là vết thương bị 
nhiễm trùng, thì cơ thể Sean lại cũng không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào khác. Đối với 
trường hợp này, bọn họ cũng không thể nào giải thích nổi, các loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh 
có thể dùng được đều đã dùng hết cả rồi, lẽ nào cả vi khuẩn ở Shangri-la nàu cũng khác với thế 
giới bên ngoài hay sao? Nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng bị thương y như vậy, tại sao Trác Mộc 
Cường Ba không sao? Vết thương của gã về cơ bản đã khỏi hẳn, sẹo cũng liên lại rồi. 


Nhưng chẳng phải Ba Tang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Sean, điều anh ta lo lắng là, 
Sean chẳng những không chia sẻ một phần việc vác đồ, ngược lại còn tăng thêm trọng lượng 
cho những người còn lại, khiến tốc độ hành trình của cả nhóm giảm xuống đáng kể, cứ tiếp tục 
thế này sớm muộn gì cũng bị đám phần tử vũ trang đằng sau kia đuổi kịp. Nếu là đội trước đây 
của anh ta, những thành viên như tay Sean này đã sớm phải rời khỏi đội ngũ, một mình tự sinh 
tự diệt trong rừng sâu rồi, còn nếu như gặp tình trạng quá sức đau đớn không thể sinh tổn được, 
thì những thành viên khác trong đội sẽ hoàn toàn không chút do dự giúp người bị thương giải 
thoát. 


Mỗi lần nhìn thấu ánh mắt băng lạnh đầy sát khí của Ba Tang, Sean cũng không khỏi có chút áu 
náu, đương nhiên anh ta cũng biết hiện giờ mình đang là gánh nặng của cả đội, có điều lần “tiếp 
xúc thân mật” với con muỗi khổng lồ ấy có lẽ đã thương tổn đến thần kinh hay xương mông gì 
đó, cứ hễ đặt một chân xuống đất là lại đau đến thấu tim, mà anh ta thì cũng tuyệt đối không thể 
hụ sinh bản thân vì nhóm người này được. 


Trong thời gian nghỉ ngơi của hai ngày này, với sự cố gắng không mệt mỏi của mình, cuối cùng 
Trương Lập đã phát hiện được thêm hai đoạn ghi chép nữa có nhắc đến Mã Cát, pháp sư A La 
đã dịch lại cho anh thành một đoạn văn đầy thi vị... 


“Ngọn lửa chiến tranh, mặc dầu đã dẫn dân lắng xuống, nhưng mỗi lẫn nhìn thấu những gương 
mặt trẻ thơ vô tội, cùng những cặp mắt oán hận ấy, ta lại biết rằng, dấu ấn thù hận đã hẳn sâu, 
bên dưới sự bình lặng bề ngoài ấy là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Ta thật không hiểu 
nổi, những kẻ sống ở phía trên kia nghĩ thế nào. Sự cân bằng thế lực giữa hai vương quốc lớn đã 
giữ được hơn trăm năm, phá vỡ thế cân bằng ấy, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khủng 
khiếp, bọn họ hẳn cũng hiểu rõ đạo lý ấy chứ! Thật đáng tiếc, chúng ta không thể nào trở lại 
trên ấy nữa, xem ra, mãi mãi ta cũng không thể nào biết được chân tướng sự thực. 


Trang 1.728/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Có điều, khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, ta đã thấy một cảnh tượng khiến mình thật sự cảm 
động, một đám trẻ con tầm sáu bảy tuổi, quần áo rách rưới vâu quanh một cô bé khoảng mười 
tuổi, ríu ra ríu rít, tiếng cười hân hoan vang lên không ngớt. Dường như chúng đã quên đi nỗi 
đau do ngọn lửa chiến tranh mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên vẻ thuần chân 
mà những đứa trẻ nên có, thật hài hòa với cỏ xanh mầm biếc nơi đây. Ta bất giác dừng ngựa 
đứng từ xa nhìn, không phải cố ý, nhưng bất chợt nghe thấy lũ trẻ ấu báo cáo với thiếu nữ đang 
quay lưng về phía ta bằng chất giọng non nớt trong trẻo. 


“Chị Mã Cát, em giúp chú Lạp Cát tìm được cái chổi trong nhà, chú ấy khen em cẩn thận đấy 
nhé...” 


“Chị Mã Cát, em giặt sạch khăn giúp a ma, a ma còn khen em rất giỏi giang nữa cơ...” 


“Chị Mã Cát, chị Mã Cát... chú dê nhỏ nhà em bị thương ở chân, em băng bó cho nó rồi, nó 
còn liếm tau em nữa nhé...” 


“Cả em nữa, cả em nữa, em tưới câu cho vườn quả của a ba, a ba bảo em đã lớn rồi...” 


Những lời báo cáo hân hoan ấy, cùng với tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc như mưa 
xuân tưới đẫm lên linh hồn của kẻ đang lắng nghe là ta đây. Tựa hồ lần đầu tiên ta biết được, thì 
ra, niềm vui còn có thể hưởng thụ được theo cách như thế. Lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều 
khiến mình vui vẻ, những điều mình tự hào, bất giác, đã làm nhạt đi cảm giác đau đớn, quên đi 
cả đói khát và nỗi sợ, những gương mặt non nớt ngây thơ càng tôn thêm vẻ đẹp của nụ cười. Cô 
bé gái lớn hơn một chút ấu, tau xách một giỏ trúc nhỏ, chừng như đang phát phần thưởng cho lũ 
bé hơn. Ta có cảm giác, bóng lưng ấy sao mà quen thuộc thế, cả cái tên Mã Cát cũng cứ vương 
vấn mãi trong lòng. Khi nàng quay người lại, gương mặt tươi cười khiến người ta có cảm giác 
như được tắm trong gió xuân, khiến lòng người thấy ngọt ngào như có dòng suối mát chảy qua, 
chính là nàng... trong tâm trí ta lập tức hiện lên bóng hình nhỏ nhắn mong manh ấy, Mã Cát A 
Mễ. Cùng với năm tháng, Mã Cát càng ngày càng thêm xinh đẹp, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười 
thanh bình của nàng, cũng đều mang một hồi ức cả đời khó quên. 


Mã Cát đã không nhận ra ta nữa, nhưng nụ cười của nàng vẫn không hẻ thay đổi, đôi mắt trong 
suốt của nàng cũng không thay đổi. Bước lại gần, ta ngạc nhiên phát hiện ra, chiếc giỏ trúc nhỏ 
của Mã Cát, chứa đầy các loại hạt giống, hạt cỏ, hạt quả, hạt ngũ cốc. Còn lũ trẻ nhỏ hơn kia, 
thì nâng niu những hạt giống ấy trên tay như báu vật, nét mặt lộ ra vẻ dương dương đắc ý. Ta tò 
mò hỏi xem cả bọn đang chơi trò gì. Mã Cát bèn khẽ nói với ta rằng, lũ trẻ ấy đã phải chịu 
nhiều đau khổ trong chiến tranh, đứa thì mất người thân, đứa thì thành tàn phế, cặp mắt chúng 
đã phủ lên sắc màu u ám, nếu không có người nào giúp đỡ chúng, trái tim chúng sẽ như tảng 
băng ngàn vạn năm không tan trên cao nguyên tuyết phủ. Nhìn những đứa trẻ mất đi nụ cười 
hoan hỉ của tuổi thơ ấu, Mã Cát liền nghĩ đến bản thân mình. Nàng hụ vọng những đứa trẻ mồ 
côi bị chiến tranh giày vò ấu có thể tìm được hạnh phúc trong bất hạnh; nàng hụ vọng nỗi đau 
mà nàng từng phải chịu đựng, từng phải nếm trải, không còn giáng xuống đầu những đứa trẻ 
khác nữa. Vì vậu, nàng đã nhặt rất nhiều hạt giống, và nói với chúng, mỗi ngàu chúng có thể 
mang những điều khiến mình vui vẻ, những điều khiến mọi người vui vẻ đến đây đổi lấy một hạt 
giống hạnh phúc. Mang những hạt giống ấy trồng xuống đất, rồi dùng trái tim yêu thương tưới 
tắm, dùng niềm vui để chăm sóc, hạt giống sẽ nảy ra những mầm xanh hạnh phúc, mầm sẽ lớn 


Trang 1.729/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên, đơm hoa kết thành những trái hụ vọng. Như thế, mỗi ngày lũ trẻ đều đi thu thập niềm vui, 
bọn chúng sẽ quên đi những điều bất hạnh. 


Nhìn nụ cười thuần khiết vô tà của Mã Cát, ta bất giác rung động cả cõi lòng. Rốt cuộc nàng là 
người như thế nào? Chỉ với một hạt giống bé nhỏ đã có thể khiến lũ trẻ ấu quên đi nỗi đau đi 
thu nhặt niềm vui. Nàng đã gieo trồng những hạt giống hạnh phúc vào lòng lũ trẻ ấu. Chữa lành 
vết thương do chiến loạn gây ra là việc ta đã vắt óc nghĩ suụ cũng không thể nào làm nổi, vậu 
mà nàng đã làm được. Nàng mới chỉ là một thiếu nữ mười tuổi. Sau khi vào thôn Công Nhã Lạp, 
ta nghe được một tin đau lòng: nửa năm trước, bà của Mã Cát đã qua đời. Cô bé vừa nãy mang 
đầy một giỏ hạnh phúc phân phát cho đám trẻ đã phải một mình gánh vác cuộc sống rồi hay 
sao? Khi nhìn thấy vẻ kính ngưỡng và sùng bái trong mắt lũ trẻ ấu, ta càng có niềm tin rằng, 
thiên sứ bé nhỏ ấy, chính là Độ Mẫu trên trời chuyển thế đến nơi đâu cứu vớt những linh hồn bị 
thương tổn vì chiến loạn như chúng ta đâu. 


Lúc trở về, khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, Địch ô Lạp Tố mời ta cùng đón tết Vọng Quả, ta lại 
nhớ đến cô thiếu nữ ấu. Mã Cát giờ chắc đã mười hai tuổi rồi. Khi ngọn lửa cháy lên, ta liền thấy 
nàng. Giờ nàng đã trổ mã, càng thêm duyên dáng thướt tha. Mã Cát nhảu múa quanh đống lửa, 
vạt váy tung bay, ngọn lửa cũng lay động hòa theo nhịp múa của nàng, mặt đất cũng đang rung 
lên theo nhịp chân nàng, nụ cười toát ra từ trong ánh mắt nàng... 


Khác với Trương Lập chỉ chăm chú lắng nghe những dòng văn đẹp đẽ ấu, pháp sư Á La và đội 
trưởng Hồ Dương để tâm hơn đến các thông tin ấn chứa đằng sau những ghi chép dạng như du 
kú cá nhân hay tùu bút đó, giờ họ đã hiểu được đại khái, nơi này chắc là một vùng đất cách biệt 
với thế giới bên ngoài ở trong dãy núi tuyết, cực kỳ khó ra vào. Nếu các loại truyền thuyết cũng 
có thể coi như lịch sử, vậy thì cách đâu khoảng mười nghìn năm, đã lần lượt có các dân tộc thiên 
di đến đây để tránh chiến loạn hoặc nạn đói. Những dân cư nguyên thủy ở đây thống nhất gọi cả 
ba tầng bình đài là Thánh vực, hoặc cũng có thể mấy nghìn năm trước họ đã từng có một mô 
thức thống nhất, nhưng về sau đã lại bị phân tán ra; từ sau khi người Qua Ba đến đây, họ bèn 
gọi nơi này là núi thánh Tu Di, còn một nơi nào đó trên tảng bình đài thứ ba, sau khi được người 
Qua Ba xây dựng kiến tạo, đã được đặt tên là Shangri-la, là nơi được kiến tạo giống như trong 
truyền thuyết, không có chiến tranh, không có đói khát, cơ hồ mọi thứ đều có thể tự động hoàn 
thành. 


Sở dĩ họ cho rằng trước đây đã từng xuất hiện một mô thức thống nhất, là vì trong các phần ghi 
chép tản mạn, sự phân bố quvền lực trong các bộ lạc có nét tương đồng rất lớn, giống như bộ 
lạc người Kukuer ở rừng rậm châu Mỹ, quyền lực được chia thành thần quyền và vương quyền, 
người đại biểu cho thần quyên gọi là Địch ô. Pháp sư Á La giải thích, Địch ô là một dạng thầu 
mo có thể trực tiếp đối thoại với thần linh, có thể đoán biết tương lai, đồng thời cũng sở hữu 
năng lực tiêu trừ khổ bệnh hoặc giáng tai họa trong Bản giáo cổ đại. Trong các bộ tộc ở tầng 
bình đài thứ hai này, địa vị của Địch ô đã được nâng lên đến gần bằng hoặc có thể nói là ngang 
với vương quyên, mỗi bộ lạc đều có một Địch ô, chức trách của họ giống như trưởng thôn, cũng 
đồng thời là thầy lang của thôn làng ấy, trong chiến tranh lại có tác dụng như Thiên khí chú sư, 
hoặc Cổ độc sư, Thao thú sư... 


Trong những ghi chép dạng hồi ức ấu, còn một điểm cực kỳ quan trọng... chiến tranh. Nhật kú 
thôn Công Bố dường như không hề nhắc đến chiến tranh, có thể là ngọn lửa chiến tranh không 


Trang 1.730/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bao giờ lan đến thôn Công Bố ở tận tầng bình đài thứ nhất, cũng có thể là người phụ trách việc 
ghi chép của thôn Công Bố rất kín kẽ đối với vấn đề chiến tranh, nên sự việc vốn trọng đại hơn 
thiên tai, tế lễ gấp bội phần này không hề xuất hiện trong các bản ghi Nhật ký lấy một lần. 


Từ những đoạn ghi chép hồi ức, trải nghiệm của những người thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, có 
thể thấu rằng, nơi này không chỉ từng bùng nổ một trận chiến, mà cứ cách chừng mấy chục năm 
lại nổ ra một trận. Người Qua Ba khi mới đặt chân đến đâu cũng không được thuận buồm xuôi 
gió, mà đã từng nảy sinh vô số xung đột lớn nhỏ với những dân tộc sống ở đây từ trước, cuối 
cùng mới xác lập được địa vị của mình. Trong một bản chép tay cổ xưa nhất, có nhắc đến một 
cuộc chiến tranh gian khổ nhất kể từ sau khi bộ tộc Qua Ba đến núi thánh Tu Di, ở trên tầng 
cao nhất, họ giằng co bất phân thắng bại với một bộ tộc nào đó. 


Phần nội dung này Nhạc Dương phát hiện ra, anh rất ngạc nhiên vì trong phần tư liệu do những 
người khác phụ trách, chiến tranh chỉ được nhắc đến hết sức qua loa đại khái. Xét cho cùng ở 
thời đại đó, thế lực có thể đối kháng ngang hàng với Đạo quân Ánh sáng gần như không tồn tại, 
bộ lạc có thể buộc Đạo quân Ánh sáng phải huuết chiến nhiều ngàu, ắt hẳn cũng tương đối lớn 
mạnh chứ chẳng chơi. 


Nhạc Dương đưa phần tư liệu ấu cho pháp sư Á La. Pháp sư vừa nhìn thấy tên bộ lạc đó, liền 
bất giác biến sắc thốt lên: “Mã Tangl ” 


Nhạc Dương vội hỏi: “Đây là bộ lạc gì vậu ạ? ” 


Pháp sư Á La giải thích: “Mã Tang là một bộ lạc trong truyền thuyết. Tương truyền rằng, trước 
khi Thổ Phồn thống nhất cao nguyên Thanh Tạng, nơi đâu đã từng trải qua mười mấy vương 
triều khác nhau, Mã Tang chính là một trong số đó. Thời kỳ thống trị của bộ tộc này có lẽ còn 
trước cả vương triều Tượng Hùng, chắc là cùng thời kỳ với triều nhà Thương ở Trung Nguyên. 
Nhưng đồng thời, Mã Tang cũng là một loại ma vật có sức mạnh vô song trong Bản giáo cổ xưa, 
về sau khi dung hợp với Phật giáo, Mã Tang được đổi thành Dạ Xoa và gọi như vậy cho đến 
ngày nay! Ngoài ra, trong các truyền thuyết thần thoại xa xưa, còn một câu chuvện rất nổi tiếng 
về Mã Tang nữa.” 


Gần đây, Trương Lập trở nên cực kỳ mẫn cảm với các loại thần thoại truyền thuyết, vội vàng 
ngó đầu vào hỏi: “Thật không ạ? Truyền thuyết gì thế? ” 


Pháp sư Á La bèn kể vắn tắt: “Là một truyền thuuết khác về nguồn gốc của người Tạng. Trong 
câu chuyện ấy, tổ tiên của chúng ta từ đầu đã ở trên cao nguyên rồi. Họ sống trong những hang 
động nằm lưng chừng núi, còn được gọi là người ở hang đá; còn ở nơi cao hơn nữa trên núi 
tuuết, thì có người núi tuyết sinh tổn, tên của họ chính là Mã Tang. Vì vậy Mã Tang còn có thể 
gọi là người núi tuyết. Trong truyền thuyết, người Mã Tang cao lớn hơn chúng ta, bên ngoài cơ 
thể mọc một lớp lông tóc dàu, tay dài chân rộng, có thể bước đi như bay trên núi tuyết. Thời 
viễn cổ xa xưa, người núi tuyết thường xuống núi ức hiếp người ở hang đá. Người ở hang đá 
phản kháng, nhưng vì sức khỏe không bằng đối phương nên vẫn luôn bị người núi tuyết chèn ép 
áp bức. Về sau, vì muốn sinh tồn, người ở hang đá đã đến cầu xin mẹ của các thần Sa Đô Ngải 
Tang. Vậy là, trong một trận quyết chiến giữa người núi tuyết và người ở hang đá, thân Mẫu đã 
giúp đỡ người ở hang đá, biến vũ khí trong tay họ thành những tảng đá khổng lồ, còn vũ khí của 
người núi tuyết bị biến thành những quả cầu tuyết. Cuối cùng, người ở hang đã dùng những tảng 
đá ấy đuổi người núi tuyết sang tận phía bên kia núi, rồi từ đó vui vẻ sinh sôi nảu nở dưới chân 


Trang 1.731⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


núi tuyết, cuối cùng đã hình thành nên các bộ tộc trên cao nguyên.” 


“Hả? ” Trương Lập và Nhạc Dương đều cho rằng mình đã tìm hiểu đủ về cao nguyên Thanh 
Tạng rồi, vậu mà pháp sư Á La chỉ cần thuận miệng kể ra một câu chuyện thôi cũng khiến họ 
cảm thấy hoàn toàn mới mẻ. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Truyền thuyết này tôi cũng có nghe nói. Còn nhớ khi đó có một vị 
chuuên gia nghiên cứu Tây Tạng đã từng phân tích, bảo rằng truyền thuyết này chắc là để ám 
chỉ cuộc chiến giữa người da vàng phương Đông và người da trắng ở phương Tây. Mọi người 
biết đấy, đám người nước ngoài kia thường thường thể hình đều cao lớn hơn chúng ta, hơn nữa 
lông tóc trên người cũng dài mà rậm rạp hơn. Thậm chí có người còn nói đấy là cuộc chiến giữa 
người Neanderthal và người Homo Sapien nữa. ” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Không, không phải, đâu có lẽ là một lần thay đổi vương triều trong 
thời kỳ nô lệ, thời kỳ vẫn chưa có văn tự ghi chép. Hơn nữa, về người núi tuyết này, tôi có 
khuynh hướng nghiêng về...” 


“Người Tuyết! ” đội trưởng Hồ Dương tựa hồ bỗng nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội vội vàng 
vàng nôn nóng tiếp lời. 


Trương Lập và Nhạc Dương cũng lập tức lần lượt nói theo: “Dạ Đế? ” “Chính là cái thứ lần trước 
chúng ta ở trên núi tuyết nghe thấy tiếng, mà không thấy đâu ấy ạ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương gật đầu nói: “Ứm, trên cao nguyên Thanh Tạng vùng nào mà chẳng có 
các truyền thuyết về người tuyết, dã nhân, miêu tả cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng lắm, nhưng trước nay vẫn 
chưa có chứng cứ nào xác thực cả. Nhiều nước trên thế giới còn tổ chức các đội khảo sát khoa 
học đến Tây Tạng và Nepal để tìm kiếm chứng cứ về người tuuết nữa đó.” 


Nhạc Dương tò mò hỏi: “Đội trưởng Hồ sao lại nắm rõ những thông tin kiểu thế giới đó đây 
này thế? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nhe răng cười, đáp: “Không đơn giản chỉ là chuyện lạ đó đây đâu, rất 
nhiều nước coi việc điều tra về người tuyết như một hạng mục nghiên cứu khoa học. Năm đó, 
thời tôi mới vừa tham gia công tác, cũng từng theo ông đội trưởng già lên núi tuyết tìm cái thứ 
ấu đấy.” Đội trưởng Hỏ Dương ngước mắt nhìn trời, như hồi tưởng: “Ở vùng Thanh Tạng và cả 
dãu Himalaua này, những câu chuyện về người tuyết thật nhiều vô số kể. Những khu vực khác 
nhau cũng có cách gọi khác nhau, cách gọi 'Dạ Đế' là phổ biến nhất, cả vùng núi thuộc Trung Á 
và Đông Á đều gọi như thế cả, gần như đã trở thành tên gọi chính thức của người tuyết. Nhưng 
ở khu Mặc Thoát thì lại gọi là 'Tắc Thị, gần vùng núi Lạp Ca Ba gọi là Khang Mễ', vùng phía 
Bắc Thanh Hải gọi bằng tên `Cách Lựứ, các ghi chép thời nhà Thanh thì gọi là `NÑhân Đồng'. Đối 
với vấn đề dã nhân có tồn tại hay không, nhà nước xưa nay vẫn rất coi trọng, chỉ có điều trọng 
điểm là ở khu vực Thần Nông Giá, còn về phương diện người tuyết thì các chuyên gia nước 
ngoài nghiên cứu kỹ hơn chúng ta nhiều. Họ hoạt động ở phía Nepal và Ấn Độ, ngoài ra các 
hoạt động bí mật điều tra về người tuyết cũng được triển khai khá nhiều ở xung quanh ngọn 
Chomolungma. ” 


“Không đúng.” Pháp sư Á La nở một nụ cười điểm đạm, nói với đội trưởng Hồ Dương bằng 
giọng hết sức khẳng định. 


Trang 1.732/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương thoáng ngần người ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu ra không đúng ở điểm nào. 
Nhạc Dương đã nhanh nhảu phản ứng trước, reo toáng lên: “Đám người nước ngoài ấy không 
tìm người tuyết! Mà chỉ mượn đó làm cái cớ che mắt, thực ra là họ muốn tìm Bạc Ba La thần 
miếu! Giống như đoàn khảo sát đỉnh Chomolungma của Hitler và các nước khác thời Thế chiến 
II vậu, tất cả chỉ là để che mắt mà thôi, tất cả đều muốn tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu! ” 


Pháp sư Á La nở một nụ cười khen ngợi, nhưng vẫn nói: “Không đúng.” 


Nhạc Dương gãi gãi đầu, lần này thì anh cũng không hiểu ông muốn nói gì nữa. Chỉ nghe pháp 
sư Á La chảm chậm giải thích: “Bọn họ tìm kiếm Bạc Ba La thản miếu, nhưng cũng tìm kiếm cả 
người tuyết nữa, đó không phải cái cớ.” Thấy Nhạc Dương vẫn còn chau mày, pháp sư lại tiếp 
lời: “Giống như Cường Ba thiếu gia vậy, cậu ấy tìm kiếm Tử kỳ lân, cũng tìm kiếm Bạc Ba La 
thần miếu, đâu có mâu thuẫn gì. Đồng thời, cũng tương tự như chúng ta biết rõ việc bộ tộc Qua 
Ba đã xâu dựng Bạc Ba La thần miếu, giữa Đạo quân Ánh sáng và Bạc Ba La thân miếu có một 
mối liên hệ tất nhiên, có một số nhà nghiên cứu phương Tây cũng tin chắc rằng giữa người tuyết 
và Shangri-la có một mối liên hệ tất nhiên nào đó.” 


“Sao lại nói thế? ” Giờ thì cả đội trưởng Hồ Dương cũng bắt đầu thấy hứng thú. 


Pháp sư Á La nói: “Chuyện này phải bắt đầu từ Morton Stanley. Người đời sau đều biết, Morton 
Stanlev tìm được đầu mối về Bạc Ba La thần miếu trong sử thi A Lý Vương, vì vậu, cũng có một 
số người kế thừa phương hướng tìm kiếm này của ông ta, họ chuyên thu thập các loại truyền 
thuyết, thần thoại, hụ vọng có thể phát hiện được bí mật về Bạc Ba La thần miếu trong đó. 
Trong đó có một câu chuuện thần thoại, bắt nguồn từ Bản giáo cổ, đại ý là thế này: vào thời kỳ 
của Thần và Ma, nơi Thần cư ngụ gọi là Gia quốc, nơi Ma cư ngụ gọi là Ngạn quốc. Ngạn quốc 
là nơi có đủ loại bệnh tật, chất độc, sinh linh tương tàn, sinh tồn là điều cực kỳ gian nan; còn Gia 
quốc thì ngược lại, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc líu lo, mây lành vấn vít, không cần lo ăn lo mặc. 
Hai vùng đất này bị chia tách bởi dòng sông Hụ Mã, Ngạn quốc muốn chiếm lĩnh đất đai của Gia 
quốc, vì vậu chiến loạn cứ kéo dài liên tu bất tận. Về sau, Ngạn quốc phái đi một ma nữ để dụ 
dễ Thần linh, sinh con đẻ cái, rồi ma nữ ấu giết chết mẹ ruột của mình, bỏ rơi chồng và con cái 
trở về Ngạn quốc, từ đó Gia quốc cũng bị vấy bẩn theo. Vì vậy, khi tiến hành mọi nghi lễ của 
Bản giáo cổ, nhất định phải có nghỉ thức tịnh hóa, chính là để rửa sạch sự ô nhiễm mà ma nữ 
của Ngạn quốc mang đến, dân dần thì được diễn hóa thành một tập tục của dân Tạng ngàu 
nay... tục `đốt tang.” 

Pháp sư Á La nói tới đây thì dừng lại. Trương Lập, Nhạc Dương và cả đội trưởng Hồ Dương 
không nói gì, chỉ trố mắt ra nhìn ông, câu chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến người 
tuyết và Shangri-la thì phải? 


Pháp sư Á La giờ mới nói: “Những nhà nghiên cứu nước ngoài ấu cho rằng, Ngạn quốc, chính là 
chỉ cao nguyên mà người thời cổ sinh sống, lúc ấy môi trường ở cao nguyên rất khắc nghiệt, con 
người muốn sinh tồn là chuyện cực kỳ khó khăn, các loại bệnh tật cũng rất nhiều; Gia quốc, là 
để ám chỉ Shangri-la; còn dòng sông Hụ Mã, chính là con đường dẫn đến thánh địa Nguy Ma 
Long Nhân của Bản giáo cổ, cũng tức là con đường duy nhất dẫn đến Shangri-la. Còn người 
tuyết lại được gọi là Dạ Đế, rất nhiều nơi dịch âm thành Gia Đề, những nhà nghiên cứu ấy chỉ ra 
rằng, Gia quốc, thực ra có hàm nghĩa là đất nước của người Gia Đề. Ngạn quốc làm ô nhiễm Gia 
quốc, vừa khéo cũng rất trùng khớp với truyền thuyết người ở hang cuối cùng cũng xua đuổi 
được người núi tuyết, mà tục `đốt tang(1)' của người Tạng ngày nay, chính là để làm lắng đi oán 


Trang 1.733/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


niệm của người Mã Tang bằng phương thức đốt. Và sự thực là, `'tang' mà chúng ta nói đó, hẳn 
phải có nghĩa `sạch sẽ, thanh khiết, toàn bộ nghi thức tịnh hóa này, là dùng nước sạch và khói 
tinh khiết của cây bách hòng xua đi những thứ vấn đục ô ế và bệnh tật.” 


Nhạc Dương sắp xếp lại tư duy trong đầu, đoạn nói: “Ý của pháp sư là, những nhà nghiên cứu 
nước ngoài đó cho rằng, Shangri-la chính là Gia quốc trong truyền thuyết, cũng chính là nơi 
Người núi tuyết Mã Tang cư trú? Những từ người núi tuyết, Mã Tang, người tuyết, Dạ Đề, đều 
để chỉ một loại sinh vật đã từng tranh đoạt không gian sinh tồn với tổ tiên chúng ta thời xa xưa, 
về sau đã bị xua đuổi đi, và chạu đến Shangri-la? Sao thế được nhỉ, tôi nhớ Cường Ba thiếu gia 
từng nói, trong tiếng Hạ Nhĩ Ba, Dạ Đế nghĩa là người ở hang, ở đây sao lại biến thành kẻ đối 
đầu của người ở hang rồi? ” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Trong tiếng Hạ Nhĩ Ba không có từ nào chỉ người núi tuuết. Dạ Đế 
là để chỉ một loại sinh vật khổng lô có vóc dáng rất giống con người, nhưng thân hình cao lớn, 
khắp người lông lá, hoạt động trong khu vực núi tuyết, vì người Hạ Nhĩ Ba không biết chúng 
sống ở đâu, cũng chưa bao giờ tìm được sào huyệt của chúng, vì vậy cho rằng chúng cư trú trong 
những hang đá trên núi tuuết, bởi thế, trong tiếng Hạ Nhĩ Ba, Dạ Đế còn có thể phiên nghĩa ra 
thành người ở hang đá. Người ở hang đá này và người ở hang đá chúng ta vừa nhắc đến là hai 
khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn những phân tích khác của cậu thì đều không sai, đại để 
chính là như vậy. Rất nhiều người nước ngoài tin rằng, người tuyết cư trú ở một nơi cực kỳ ẩn 
mật trong dãy Himalaya, nơi đó rất có khả năng chính là Shangri-la trong truyền thuyết. Hơn 
nữa, người tuyết chưa bao giờ thực sự lộ diện, đâu đâu cũng có truyền thuyết, song lại chẳng có 
một chứng cứ xác tín nào cả, nên mọi người lại càng tin rằng, người tuyết có thể tìm được đường 
đến Shangrila, bắt được người tuyết, biết đâu có thể ép họ dẫn đường đến Shangri-la cũng 
không chừng.” 


Nhạc Dương nói: “Xem các tư liệu chúng ta tìm được ở thôn Công Bố, thì cách lập luận của đám 
chuyên gia nước ngoài kia hình như cũng có lý ra phết! Ơ đây đúng là có một bộ tộc Mã Tang 
thật, chỉ tiếc là tôi tìm được có mỗi một đoạn ngắn.” 


Pháp sư Á La nói: “Sở dĩ các nhà nghiên cứu nước ngoài ấu vững tin như vậu, chính là vì câu 
chuyện thần thoại về Gia quốc và Ngạn quốc tôi vừa nhắc đến ấu xuất hiện rất sớm, còn sớm 
hơn cả các câu chuyện lưu truyền trong dân gian như sử thi A Lý Vương, sử thi Cách Tát Nhĩ 
Vương rất nhiều. Còn có cả nhà nghiên cứu Tạng học nước ngoài chỉ ra rằng, từ trước khi Bản 
giáo cổ hình thành, đã có những câu chuyện như thế lưu truyền rồi. Mặc dù tôi không biết họ 
tìm được chứng cứ xác thực ở đâu, nhưng truyền thuyết này thì đích thực là có từ rất sớm, bao 
gồm cả câu chuyện về cuộc chiến giữa người ở hang và người núi tuyết, đều được người Tạng 
truyền miệng cho nhau bao nhiêu đời nay rồi. Mặc dù về sau này có pha trộn thêm một số tu 
sức của Bản giáo cổ và các đặc điểm riêng của từng địa phương, nhưng nội dung chính của câu 
chuyện thì có lẽ là không thay đổi gì cho lắm.” 


Nhạc Dương nhìn đống tư liệu trên tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một ú nghĩ: “Chẳng lẽ là, 
người Qua Ba năm xưa cũng vì nghe được câu chuyện này, nên cuối cùng mới tìm được tới nơi 
đây? ” 


Pháp sư Á La trầm ngâm gật đầu: “Có khả năng như vậy. Mọi người xem câu này, dịch ra có 
nghĩa là: Quân lính trong Đạo quân Ảnh sáng cơ hồ chỉ cao đến ngực người Mã Tang. Mà theo 
như chúng ta đã biết, người Qua Ba không phải giống thấp lùn, Đạo quân Ảnh sáng lại là những 


Trang 1.734/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chiến sĩ xuất sắc nhất trong bộ tộc, từ đâu có thể suy ra, chiều cao bình quân của người Mã Tang 
hẳn phải hơn hai mét. Với thể hình khổng lỏ ấu mà người ghi chép nàu cũng không dùng ngữ 
khí kinh ngạc, xem ra giống như là ông ta đã biết có một giống người như vậy tồn tại từ lâu rồi 
vậU.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Pháp sư, ông dịch giúp bọn tôi cả đoạn này được không.” 


Pháp sư Á La gật đầu, rồi dịch vắn tắt cả đoạn văn ấy ra. Người viết chép lại câu chuyện của 
một người bạn ông ta, người này cùng với những tộc nhân khác lên tầng bình đài cao nhất ác 
chiến với người Mã Tang. Sau khi trở về tầng dưới này, người bạn đó đã chia sẻ đoạn chiến sự 
thảm liệt đó với ông ta. Đây rõ ràng là chuyện xảy ra khi người bộ tộc Qua Ba mới tiến vào đâu, 
giữa các tầng bình đài vẫn còn có thông tin qua lại. Trong ghi chép chỉ viết rằng người Mã Tang 
rất khỏe, ngoài ra còn một số đoạn tả cảnh chiến đấu, nửa sau thì vẫn chưa tìm được. Nhưng 
sau khi nghe pháp sư Á La dịch những đoạn miêu tả về chiến tranh ấu, đội trưởng Hô Dương lại 
nhíu mày lại, nói: “Dựa... dựa vào ngoại hình, thì những người Mã Tang ấy khá là phù hợp với 
đặc điểm hình thể của người tuyết. Có điều, xưa nay chúng ta vẫn quy người tuyết vào loại dã 
nhân, một giống sinh vật tương tự như khỉ vượn, trí tuệ có hạn. Nhưng người Mã Tang mà pháp 
sư vừa nhắc đến có hẳn bộ lạc cơ mà. Người Mã Tang và người tuuết có lẽ nào là hai loại khác 
nhau không? ” 


Pháp sư Á La cũng nói: “Đúng vậy, nếu câu chuyện truyền thuyết không bị biến đổi quá nhiều, 
vậy thì người núi tuyết và người ở hang chắc là có trí tuệ tương đương nhau, chỉ là hai chủng tộc 
khác nhau giống như người phương Đông và người phương Tây vậy thôi, trí khôn hẳn không 
hơn kém nhau quá nhiều. Còn nữa, trong các truyền thuyết về Shangri-la còn có một thuyết nói 
rằng, Shangri-la do hai tộc người A Trát Ba và Khố Tấn Ba nắm giữ, thể hình hai tộc người này 
cũng rất giống người tuyết, thân thể cao lớn, nhiều lông. Nhưng trong truyền thuyết đó, trí tuệ 
của hai tộc người này đều cao hơn những người bên ngoài chúng ta rất nhiều. Đương nhiên, tôi 
vẫn chưa tìm được xuất xứ của truyền thuyết này, khó mà xác định được độ tin cậu.” Tới đây, 
pháp sư Á La mỉm cười, đoạn nói tiếp: “Tư liệu về người tuyết thì tôi không tìm hiểu nhiều lắm, 
nhưng nhớ hình như văn bản sớm nhất về sự xuất hiện của người tuyết chắc là vào khoảng hơn 
tám trăm năm về trước. Tôi phát hiện một đoạn ghi chép về họ trong một ngôi chùa nhỏ, bản 
ghi đó nói trí tuệ của người tuyết không cao.” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nhớ ra điều gì đó, nói: “Tôi nhớ có một nhà thám hiểm người Anh 
từng kể, người tuyết mà ông ta gặp có cảm cung tên. Chỉ có điều, hầu hết các miêu tả về người 
tuyết đều là hình tượng dã nhân, không mặc quần áo, ngoại hình giống vượn, ăn sống vật săn 
mà thôi. ” 

“Việc này cần gì phải tranh luận.” Trương Lập vỗ vỗ lên máy tính xách tay, nói: “Cứ bỏ thời 
gian ra tra cứu một lúc là biết.” Trong máy tính của giáo sư Phương Tân có cài đặt toàn bộ dữ 
liệu của Thư viện Britanica. 


Pháp sư Á La nói: “Đúng, chuyện này giờ không phải là trọng điểm, trước tiên chúng ta cần sắp 
xếp các tư liệu có liên quan đến chiến tranh trong đống tư liệu tìm được ở thôn Công Bố đã. 
Đây mới là mấu chốt để tìm hiểu thêm về vùng đất nàu.” 


Nhạc Dương lại tìm được một số ghi chép về chiến tranh. Nhưng dựa trên những đoạn ghi chép 
rời rạc mà họ tìm được, ngoài cuộc xung đột thuở ban đầu với các bộ tộc ở đây khi người Qua 


Trang 1.735/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba mới đến vùng đất này, hồi ức về chiến tranh trong giai đoạn sau cũng như Bạc Ba La thần 
miếu hoàn toàn không có gì. Trong khoảng hai trăm năm trở lại đâu thì mới bắt đầu nhắc đến 
chiến tranh. Hơn nữa thời gian những cuộc chiến này rất khớp với thời gian thiên tai, mượn 
lương thực, tế lễ trong Nhật ký của thôn Công Bố. Trận chiến gần đây nhất là khoảng mười bảu 
mười tám năm trước, bản thân phần ghi chép ấy cũng rất mơ hồ, tuồng như nguyên nhân ban 
đầu là do một thôn làng nào đó bị hủy diệt, nhưng rốt cuộc tại sao bị hủy diệt thì không thấu 
nhắc đến, chỉ biết rằng lần đó do sự cân bằng thế lực bị phá vỡ, cả tầng bình đài thứ hai này đã 
đánh nhau loạn cả lên. 


Pháp sư Á La bảo Nhạc Dương tiếp tục suy luận. Theo ú kiến của Nhạc Dương thì điều nàu cũng 
hết sức tự nhiên: ở một khu vực khép kín, nếu gặp phải thiên tai tức là không có gì ăn, những 
người không có gì ăn không thể sống được, không thể sống được thì phải đi cướp của người 
khác ăn, người đi cướp nhiều, tự nhiên sẽ bùng nổ chiến tranh... Xét cho cùng, dựa theo những 
gì được ghi chép lại trong các cuộn da, tầng bình đài thứ hai của Thánh vực nàu không phải là 
một chỉnh thể thống nhất, mà bị phân chia thành rất nhiều bộ lạc khác nhau. Trong khoảng thời 
gian một vạn năm, có vô số bộ lạc đã lần lượt đến nơi này, đặc biệt là sau khi người Qua Ba đến 
đây, bọn họ đã không ra thế giới bên ngoài nữa. Trải qua nhiều năm phân chia rồi lại hợp nhất, 
trước mắt đại để đã hình thành hai thế lực lớn, hoặc có thể gọi là hai vương quốc, lần lượt là cái 
gì mà Langbu ở hồ bên trái và Yaca ở bên phải, còn phân biệt trái phải như thế nào, lại còn hồ 
gì, thì họ cũng không tìm được tư liệu nào liên quan, kết quả vẫn là một đống bùng nhùng không 
lời giải đáp. 


Có một điều khiến pháp sư Á La cảm thấu khó hiểu là, sau khi người Qua Ba đến đâu, không 
ngờ đã có một khoảng thời gian bình lặng không chiến tranh kéo dài tới mấy trăm năm. Thật sự 
không có chiến tranh nổ ra? Hay người Qua Ba không ghi chép lại? 


Còn Nhạc Dương cũng lấy làm thắc mắc, dù là Nhật ký của thôn Công Bố hay bút ký của các vị 
trưởng giả trí giả gì đấu, ngoài khoảng một trăm năm đầu tiên có loáng thoáng đề cập đến tầng 
bình đài thứ ba, cũng là tầng của Shangri-la thực sự, và đoạn ghi chép nói một người tên Thứ 
Tháp Nhĩ đã gây họa, thì không còn bất cứ ghi chép nào nữa. Hơn nữa, khi các bộ lạc tầng bình 
đài thứ hai này đánh nhau kịch liệt nhất, cũng không thấu những người dân bản địa này xuống 
tầng thứ nhất hoặc lên tảng thứ ba. Nhạc Dương hết sức nghi hoặc hỏi pháp sư: “Pháp sư, lẽ 
nào lên, xuống một tầng bình đài thực sự khó khăn thế sao? Nếu thang kéo của người Qua Ba 
không bị phá hoại, việc lên xuống chắc cũng không phải chuyện gì gian nan chứ nhỉ? Hơn nữa 
những người Qua Ba đó, hình như cũng lên tầng bình đài thứ ba rồi còn gì? Dựa theo các tư liệu 
chúng ta nắm được cho đến nay, người gây ra họa tên là Thứ Tháp Nhĩ, hình như cũng lên tầng 
thứ ba rồi? ” 


Pháp sư Á La giải thích: “Lên xuống giữa các tảng chắc không phải việc khó, khó ở chỗ phải 
băng qua khu vực rừng rậm không người. Với những gì chúng ta biết được, vùng này đầu rẫy dã 
thú hoành hành, riêng loài thần lần khổng lồ kia cũng xuất hiện trong các ghi chép không dưới 
mười lần, còn nữa, dọc đường chúng ta tới đây đã gặp phải không biết bao nhiêu loài động vật 
hoang dã dữ tợn rồi. Với số người của một bộ tộc hoặc một thôn làng, muốn xuyên qua khu 
rừng rậm ấy thật chẳng khác nào đi tự tử cả, trừ phi họ cũng có vũ khí trang bị hiện đại như 
chúng ta đâu. Chắc cũng vì nguyên nhân này mà không ai lên tầng thứ ba được cả.” 


Nhạc Dương lại hỏi tiếp: “Thế sao người Qua Ba có thể dễ dàng đi lên đi xuống như không vậy? 


Hà 


Trang 1.736/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La mỉm cười nói: “Họ là hậu duệ của Đạo quân Ánh sáng, sợ rằng người bình thường 
không thể nào so sánh được.” 


Nhạc Dương lộ vẻ kinh hãi, nói: “Từ đó suy ra, muốn tiêu diệt toàn bộ thôn làng của người Qua 
Ba, không để sót lại một mạng sống nào là điều rất khó khăn! ” 


Khóe mắt pháp sư Á La khẽ giật giật. Điều Nhạc Dương nói là sự thật, người Qua Ba thực lực 
mạnh như thế vậu mà vẫn bị hủy diệt hoàn toàn, tuy trước mắt vẫn chưa biết là do nguyên nhân 
gì, nhưng hung thủ ra tau sạch sẽ gọn gàng như thế, chắc hẳn còn đáng sợ hơn người Qua Ba 
nhiều chứ chẳng nghi. Pháp sư liền không nói gì nữa, tiếp tục lật những đoạn văn ngắn ngủn rời 
rạc còn sót lại trong đống tàn quyển, tìm kiếm thêm đầu mối. 


Ngày thứ sáu sau khi đụng độ với lũ muỗi, mới đi chưa được bao xa, bỗng nghe thấu phía đằng 
xa có tiếng gầm rú, âm thanh nghe rất giống tiếng kêu của con thằn lằn khổng lỏ họ gặp mấy 
ngày trước. Cả bọn bất giác giật nảu mình kinh hãi, vội tìm chỗ kín đáo ẩn nấp. Nhạc Dương và 
Trương Lập thì cẩn thận tiến lên thăm dò. 


Không lâu sau, hai người trở lại, đội trưởng Hồ Dương vội hỏi: “Tình hình thế nào? ” 


Nhạc Dương thấp giọng đáp: “Phía trước có một loại thằn lằn lớn, cao tầm chừng này này...” 
Nhạc Dương đưa tay lên diễn tả, áng chừng cao hơn anh một chút, nhưng thấp hơn Trác Mộc 
Cường Ba, kế đó lại nói tiếp: “Động vật ăn thịt, bọn chúng cắn chết một con thằn lằn khác lớn 
gấp đôi chúng, xem chừng có vẻ như là một con thằn lần khổng lồ còn chưa trưởng thành.” 


Trương Lập đứng bên cạnh bổ sung: “Loại thằn lần nhỏ ấy rất giống với loài Tấn mãnh long(2) 
trong phim Công viên Kở djJura, trong rừng cũng có nữa, số lượng không rõ bao nhiêu.” 


Nhạc Dương lại nói: “Chúng ở trong khu rừng bên cạnh, có con còn nấp trên cây, rất khó phát 
hiện. ” 

Sean nhíu màu, thấp giọng nói: “Đi vòng qua.” 

Nhạc Dương lắc đầu: “Không biết chúng có bao nhiêu con, e là rất khó...” Lời còn chưa dứt, 
phía xa xa đã lại vang lên một tiếng kêu nữa. Nếu âm thanh vừa nãy mới chỉ là giống, thì lần nàu 


gần như đã có thể khẳng định đó chính là một con thằn lằn khổng lồ đang chạy ra từ phía khu 
rừng đằng sau họ. 


Ba Tang buột miệng chửi: “Chó chết! Muốn đánh nhau thì cũng đừng kẹp bọn ta vào giữa thế 
chứ.” 

Sean giơ tau lên không vẫu vẫu thử, rồi lập tức nói: “Vào trong rừng, lên câu, chỗ ấy ở cuối gió, 
hụ vọng không bị chúng phát hiện ra.” 

Lữ Cánh Nam bảo Trương Lập: “Bật radar lên, giám sát động thái của các sinh vật xung quanh 
đâu.” 


Trương Lập tìm một câu khá cao, hì hục leo lên, lắp đặp hệ thống radar xong xuôi thì những 
người khác lần lượt lên câu, cáng của Sean cũng được buộc vào bốn sợi dâu thừng, nhanh chóng 
kéo vào chỗ tán cây ấn mật. 


Trang 1.737⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trên màn hình radar hiển thị, có một sinh vật đang xông về phía bên trái bọn họ với tốc độ cực 
nhanh, còn phía trước họ lại không dò ra được dấu hiệu của sinh vật nào. Trương Lập là người 


đầu tiên nhìn màn hình radar, không khỏi “í” lên một tiếng. Mẫn Mẫn tò mò ngó đầu qua xem, 
rồi hỏi: “Phía trước không có à? ” 


Nhạc Dương khẳng định: “Không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã nhìn thấy mà.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Loại radar này chỉ phát hiện được những vật thể di động, điều nàu chứng tỏ 
bọn thằn lằn nhỏ phía trước không di chuyển, hoặc động tác rất nhỏ, radar không thể phát giác 
được. Kỳ lạ thật, săn được con mồi rồi mà không lập tức di chuyển, bọn chúng còn định làm gì 
nữa nhỉ? ” 


Nhạc Dương từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng dùng ống nhòm điện tử phát hiện được mục 
tiêu và báo cáo: “Cách khoảng một nghìn hai trăm mét, tọa độ 052, 322, là con thằn lần khổng 
lồ non bị sát hại lúc nãy.” 


Sean nằm sấp trên cáng cũng nhanh chóng nhìn thấu mục tiêu Nhạc Dương nhắc đến trong ống 
nhòm; đúng là có một con thần lằn khổng lồ chưa trưởng thành, đầu hơi vuông vuông, vai gồ 
nhô cao, tròng mắt hõm sâu, cổ đã bị cắn đứt la nằm qục xuống bất động. Đồng thời anh ta 
cũng thấy trên cái cây cạnh đó loài thằn lần nhỏ mà bọn Nhạc Dương và Trương Lập nhắc đến. 
Khác với loài thần lần khổng lồ, loại thằn lằn kia đầu nhọn hơn, chiều dài cơ thể khoảng chừng 
hai mét, phía sau kéo theo một cái đuôi lớn to và dài, các móng vuốt sắc bén ở bốn chân giúp 
chúng bám vững được trên cành câu, làn da nhăn nheo màu vàng úa pha lẫn sắc xanh lục khiến 
chúng trông như một phần của tán cây vậu. 


Tại sao lại bỏ con mồi ở chỗ dễ thấu như vậy? Điều này trái ngược hẳn với chuẩn tắc hành vi của 
động vật. Sean tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, không ngừng điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Phần 
mặt của con thằn lằn nhỏ đang nằm rạp trên cây kia không ngừng hiện lên gần hơn trong ống 
nhòm, Sean thấy rất rõ, trong cặp mắt màu vàng kim của nó, rõ ràng có ánh lên vẻ giảo hoạt! 
Không sai, giảo hoạt, đôi mắt ấy sắc bén, lạnh lùng, bình tĩnh, tựa như một tay lính bắn tỉa kinh 
nghiệm phong phú ẩn mình bất động trên chiến trường vậu. Sean thầm giật mình kinh hãi, dịch 
chuuển ống nhòm, lại phát hiện ra trên cây còn nhiều con thằn lằn nhỏ khác duỗi tứ chi bám 
trên cành câu, hơi thở chảm chậm, kéo dài, nằm phân bố xung quanh xác con thằn lằn khổng lồ 
non kia. Kinh ngạc hơn nữa là, bọn thằn lằn ấu cũng giống họ, đều nấp ở chỗ cuối ngọn gió. 
“Là một cuộc mai phục! ” Sean phát ra một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. 


Lúc này, con thằn lằn khổng lỗ trong rừng đã xông tới chỗ cái xác con thằn lằn non, tựa như 
cũng cảm giác được điều gì đó nguy hiểm, cặp chân to khỏe liền chảm chậm dấn từng bước 
một, đôi mắt hồ nghi đảo khắp bốn phía xung quanh. 


Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra được. Nhạc Dương thở hắt ra một tiếng, nói: HỖ, 
thì ra là chúng giết con của con thằn lằn khổng lỗ kia, hòng dẫn dụ con to vào vòng vây! Giảo 
hoạt thật đấu! ” 


Sean lắc đầu: “Chưa chắc đã là con của nó, nhưng dẫn dụ nó đến thì chắc chắn rồi.” Chỉ thấu 
bọn thằn lằn nhỏ nấp phía sau cành câu, nhích động thân thể theo bước tiến của con thằn lằn 
khổng lồ, động tác đều đặn thống nhất, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ú.” 


Con thần lằn khổng lỏ đến trước cái xác của đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó, Trương Lập 


Trang 1.738/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn đang cảm khái rằng con thằn lằn ấy nhất định là rất thương tâm, thì nó đã há miệng đớp 
một phát hết nửa người con thằn lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực một cái. Đúng lúc ấu, lũ thần lằn 
nhỏ nấp trên cây cũng phát động tấn công, cặp chân khỏe mạnh giúp chúng có thể bật tung lên 
khỏi cành cây như một đàn châu chấu, những móng vuốt sắc nhọn vung vẩu trên không trung. 
Con thằn lằn khổng lồ căng thẳng ngắng đầu lên, lấu làm hoảng loạn trước đợt tấn công có tổ 
chức quá bất ngờ, cái đầu hết nghiêng sang bên trái rồi ngửa bên phải né tránh, nhưng thân thể 
to lớn đã bị cào xước vô số vết thương lớn. 


Lúc bọn thằn lằn nhỏ nhảy xuống Sean mới để ý thấy, chi trước của chúng có khác biệt rất lớn 
so với con thằn lằn khổng lồ. Chi trước của thằn lằn khổng lồ so với chi sau của nó thì giống như 
thể chưa phát dục hoặc bị teo cơ, vừa ngắn lại vừa nhỏ, còn chỉ trước của bọn thằn lằn nhỏ hơn 
thì to khỏe linh hoạt hơn rất nhiều, nếu không có bàn tay to lớn và móng vuốt sắc nhọn, thoạt 
nhìn trông có vẻ không khác cánh tay người là mấu. 


Gia tộc thằn lằn 


Con thằn lằn khổng lỗ không chịu nổi đau đớn, mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu định bỏ chạy. 
Nhưng lũ thần lằn nhỏ kia nào chịu bỏ qua, hết con này đến con khác từ trên cao bổ xuống, 
cắm móng vuốt sắc nhọn vào da thịt kẻ thù khổng lồ, rồi bám chặt trên đó, mấy con thể hình 
lớn hơn thì nhảy lên cái cổ ngắn ngủn to tướng kia, ý đồ muốn bò lên đầu đối thủ. Con thần lằn 
khống lỏ gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân run lên, cần cổ vung mạnh, vừa hất văng bọn 
thằn lằn nhỏ xuống, vừa há miệng ra đớp. Nhưng bọn thằn lằn con rất linh hoạt, hai chỉ trước 
móc vào, giống như lũ khỉ con bám vào cổ ngựa, không ngừng đung đưa theo đà lắc, tránh khỏi 
đòn tấn công của con thằn lằn khổng lồ, nhưng vẫn bám chặt trên cổ địch thủ, không để mình 
rơi xuống. 


Trong rừng loáng thoáng vang lên những tiếng “chí chí” kỳ lạ. Sean đưa ống nhòm lần theo âm 
thanh ấy, anh ta đã nghe ra có sự biến điệu, ít nhất cũng có tới bảy tám âm tiết, trong đầu cứ 
cảm giác rằng âm thanh đó không đơn giản chỉ là tiếng kêu ầm ï loạn xạ. 


Lúc này đã có con thằn lằn nhỏ leo lên được cái đầu hình vuông to tướng của con thằn lằn 
khống lô, không chản chừ một chút nào, nhân khoảnh khắc con thằn lằn sững lại do thay đổi 
phương hướng lực khi lắc qua lắc lại, móng vuốt nó đã móc thẳng vào hốc mắt kẻ thù. Con thằn 
lằn khổng lỏ rống lên thảm thiết, không còn thấy đường nữa, cứ thế lao thẳng về phía trước. Lữ 
Cánh Nam và pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau, cảnh tượng vừa nãy sao mà giống cách pháp sư 
Á La đối phó với con thằn lằn khổng lô lần trước đến thế, có điều, thân hình linh động nhanh 
nhẹn chúng, sợ rằng còn linh hoạt hơn pháp sư Á La lúc đứng trên đầu con thằn lằn khổng lỏ 
kia nhiều. 


Một tiếng “Âm! ” vang lên, cả khu rừng tựa hồ khẽ rung lên nhè nhẹ, con thằn lằn khổng lồ kia 
đã húc thẳng vào một gốc câu lớn. Dù con vật thể hình to lớn ấy là loại da dày xương cứng, 
nhưng cú va chạm cũng khiến nó phải loạng choạng, nó quay đầu lại, rồi lại lao sắm sập về một 
hướng khác. Bọn thằn lằn nhỏ vẫn không chịu buông tha, bám chặt vào thân thể con mồi to lớn, 
lại có mấy con khác dùng bộ móng vuốt sắc nhọn móc vào phần da bụng mềm nhất của con 
thần lần khổng lỏ, rạch ra một vết thương lớn. Nội tạng của con vật tung tóe khắp mặt đất, 
nhưng nó vẫn chạy thêm được khoảng trăm mét nữa, cuối cùng hai chân mới mềm nhũn, tựa 
như chiếc xe tải đang lao nhanh bỗng nhiên bị lật, còn ầm ầm trượt thêm một khoảng xa nữa rồi 
đập mạnh vào một thân cây khác, sau đó mới dừng lại. 


Trang 1.739/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc này, Sean đã phát hiện ra con vật đang kêu “chí chí” kia, nó náu mình trên ngọn cây cao 
nhất, chỉ ló đầu ra khỏi tán cây, trông có vẻ là một vị tướng chỉ huy toàn cục, phát hiệu lệnh cho 
đồng bọn. Con thằn lằn ấy cũng hơi khác với bọn thằn lằn nhỏ còn lại, đầu nó rõ ràng là lớn hơn 
những cái đầu nhọn xung quanh, đỉnh đầu hơi dẹt, xương sọ có hai bướu gồ lên, trông như thể 
trên đỉnh đầu đội hai quả dừa vậy. Sau khi phát hiện ra con thằn lằn nhỏ phát hiệu lệnh kia, 
Sean lại nhanh chóng phát hiện ra một điều kinh ngạc hơn: cũng trên cái câu cao nhất đó, còn 
hai con thằn lằn nữa khác với con thằn lằn đầu to phát lệnh và cả bọn thằn lằn nhỏ bình thường. 
Tứ chi của hai con thằn lằn ấy bé hơn bọn thằn lằn nhỏ nhiều, cũng không thấy có móng vuốt, 
nhưng toàn thân thì gồ lên rất giống với vỏ cây, hơn nữa màu da dường như cũng không khác gì 
màu vỏ cây, nếu không để ý đến con thằn lằn đầu to, chắc Sean không thể nào nhận ra được 
hai con thằn lằn ngụy trang rất giỏi ấu. Một điều nữa khiến Sean càng kinh ngạc hơn, đó là cặp 
mắt của hai con thằn lằn ngụy trang đó, cơ hồ giống hệt như mắt tắc kè hoa, hai con mắt có thể 
chuyển động theo các hướng khác nhau. Nếu bỏ qua sự khác biệt vẻ tỷ lệ tứ chi, có bảo chúng là 
hai con tắc kè hoa cỡ lớn cũng chẳng sai chút nào. 


Sean lập tức ú thức được bọn họ đang nhìn thấy thứ gì, bèn lắm bẩm: “Đây là một gia tộc! ” 
Trác Mộc Cường Ba ở bên cạnh bèn hỏi: “Cái gì? Gia tộc gì cơ? ” 


Sean thì thầm nói: “Đây là một gia tộc thằn lằn, bọn chúng tiến hóa ra các loại công năng khác 
nhau. Để tôi giải thích thế nàu cho đơn giản, anh có biết cơ cấu của tổ kiến không? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, mấy người bọn Lữ Cánh Nam nấp bên cạnh cũng bị lời nói của 
Sean làm chú ý. Chỉ thấy Sean chỉ ngón tay vào những thân hình nhỏ đang nhảy lên nhảy 
xuống trong rừng cây phía xa xa nói: “Bọn thằn lằn đang tấn công con mồi kia, cũng giống như 
kiến thợ, bọn chúng phụ trách vây khốn, cầm chân vật săn, đoán chừng vai trò lớn nhất của 
chúng vẫn là vận chuyển thực phẩm, chúng ta có thể gọi là thằn lằn vận chuyển cũng được. 
Không biết mọi người có để ý trong đám thằn lằn vây công con thằn lằn khổng lỗ kia, có mấy 
con thể hình tương đối lớn hơn không.” 


“Thấy rồi, thấu rồi.” Người lên tiếng trả lời là Nhạc Dương. Trong đám thằn lằn nhỏ đuổi giết 
con thằn lằn khổng lồ ấu, có mấy con thể hình to hơn hẳn bọn còn lại. Nhạc Dương cũng nhận 
ra, những con thằn lằn đó không chỉ là thể hình to lớn hơn, mà chỉ trước của chúng cũng to gấp 
đôi đồng loại, hơn nữa móng vuốt cũng dài hơn khá nhiều, thoạt nhìn hơi giống như cái càng 
cua. Chính bọn thằn lằn thể hình lớn hơn này đã chọc mù mắt và móc toang ổ bụng của con 
thần lần khổng lỏ. 


Sean nói: “Bọn đó mới là chủ lực chiến đấu, giống như là kiến lính, chúng ta có thể tạm gọi nó 
là thằn lằn lính. Vừa nãy tôi quan sát được, trên cái câu cao nhất kia còn hai loại thằn lằn hoàn 
toàn khác nữa, một loại đầu to hơn, không ngừng phát ra những âm thanh với ngữ điệu khác 
nhau, bọn thằn lần lính và thần lằn vận chuuển bên dưới đều nghe theo sự chỉ huy của nó. Đó là 
loại thằn lằn chỉ huy hay thằn lằn chúa. Bên cạnh nó có hai con thằn lằn trinh sát giống hệt như 
loài tắc kè hoa, ẩn mình rất kỹ trên cành câu, hai con mắt có thể đồng thời chuyển động theo 
hai hướng khác nhau. Mà hơn nữa, còn chưa biết có loại thằn lằn nào chưa bị chúng ta phát 
hiện hay không. Vì vậu tôi mới nói, đây là một cuộc săn được phân công rất chặt chẽ, phối hợp 
cực kù hài hòa của gia tộc thằn lằn. Giống như loài người chúng ta phân hóa ra các ngành nghề 
khác nhau vậy, bọn thằn lằn này không biết đã phải trải qua mấy nghìn vạn năm tiến hóa, mới 


Trang 1.740/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có thể trở thành một quần thể gồm nhiều cá thể có các sở trường khác nhau như thế này.” 


“Chậc chậc, ” Trương Lập lầm bẩm, “phối hợp tổ nhóm một cách hoàn mỹ, tấn công hiệu quả 
cực cao, cũng may bọn chúng không phải là thứ chúng ta gặp đầu tiên khi tới đâu.” 


Nhạc Dương nói: “Có lẽ loài vật có thể đuổi con thần lằn khổng lồ bị chúng ta giết bỏ chạy tháo 
mạng mà anh Sean nhắc đến lần trước, chính là bọn chúng rồi. Mặc dù thể hình lũ thằn lằn nàu 
không lớn, nhưng với sự phối hợp hoàn hảo thế này, một con thằn lằn khổng lỗ hành động đơn 
độc rõ ràng không phải là đối thủ. Giống như... giống như...” 


“Giống như châu chấu và kiến vậy.” Hai mắt Sean sáng rực như sao, chảm chậm nói: “Trước 
tiên giết chết con thần lằn khổng lỗ vẫn còn non, sau đó lợi dụng tiếng kêu của nó và mùi máu 
tanh để dẫn dụ con thằn lằn khổng lồ trưởng thành đến, bố trí thế trận vâu công, nhân lúc con 
mồi phân tâm nhất loạt ào lên, sử dụng chiến thuật `kiến nhiều cắn chết voi' phục kích kẻ địch. 
Nếu đổi lại là tổ tiên loài người chúng ta, vào một vạn năm trước, cùng lắm chắc cũng chỉ có thể 
làm được đến vậy mà thôi. Đâu là một hành vi xã hội điển hình, tôi có thể khẳng định rằng, về 
mặt hình thái xã hội, bọn thằn lằn có sự phân công rõ ràng này đã không thua gì tổ tiên loài 
người chúng ta vào khoảng mười nghìn năm trước đâu. ” 


Bấy giờ, lũ thằn lằn nhỏ đã vật đổ con thằn lằn khổng lồ, bọn thằn lần lính vung vấu những 
móng vuốt sắc bén, cắt thân thể con mồi thành những tảng thịt lớn, rồi dưới hiệu lệnh âm thanh 
của thằn lằn chỉ huy, mỗi con thằn lằn vận chuyển lần lượt trật tự đưa những tảng thịt vào sâu 
trong rừng. Chẳng bao lâu sau, con thằn lằn khổng lồ đã bị tách ra tận từng cọng xương chuyển 
hết đi, không bỏ phí một chút nào, cuối cùng, con thằn lằn chỉ huy cũng bật lên khỏi cành câu 
bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị nhổm người dậy rời khỏi tán câu thì Sean đã kéo lại, 
những người khác cũng đều bất động. Sean cần thận nhắc nhở: “Đợi thêm chút nữa đãi ” 


Không lâu sau, mấy cành cây chạc ba lại khẽ đung đưa, cả bọn giờ mới phát hiện, ở ngoài phạm 
vi quan sát của họ vẫn còn mấy con thằn lằn trinh sát ngụy trang cực kỳ khéo léo, bọn chúng 
mới là những con rời đi cuối cùng trong đàn. 


tối, V Nhạc Dương quệt quệt mồ hôi rỉ ra trên trán, khẽ nói: “May mà chưa bị phát hiện.” 


Sean áng chừng lũ thần lằn kia đã đi xa rồi, lập tức nói: “Mau lên, nhìn hướng chúng tiến vào 
rừng, chắc hẳn chỗ nàu ở không xa sào huyệt của chúng lắm đâu, không nên luấn quần ở gần 
quanh đây nữa.” 


Cả bọn leo xuống khỏi tán cây, tiếp tục men theo mép bình đài tiến nhanh về phía trước. Sean 
nằm trên cáng, nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy không yên tâm, bèn gọi Trác Mộc Cường Ba tới, đưa 
cái lọ thủy tỉnh nhỏ mà anh ta cẩn thận cất giữ cho gã, đồng thời dặn dò, nếu không may bị bọn 
thần lằn nhỏ kia phát hiện, thì thử dùng thứ này trước, tốt nhất là ném ra cùng với lựu đạn để cả 
bình nổ tung, cố gắng sao cho phạm vi che phủ của chất lỏng bên trong càng rộng càng tốt. 


Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi: “Có hiệu quả không? ” 


Sean gật đầu khẳng định, đoạn nói: “Chắc là có, chất thông tin nàu sẽ khiến lũ thằn lằn tưởng 
đồng loại của mình là con thằn lần khổng lồ đã chết và quay lại tấn công lẫn nhau.” 


Trương Lập vừa thay Ba Tang khiêng cáng ở phía sau hỏi với lên: “Chẳng phải là bọn chúng 
đều có mắt sao? Lẽ nào không thể phân biệt được đâu là đồng loại của mình? ” 


Trang 1.741/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean nói: “Đây là một vấn đề về quyên hạn ưu tiên. m, nói sao nhỉ? Thế này nhé, một đứa trẻ 
năm tuổi, có một ông chú lạ mặt và người mẹ đã nuôi dưỡng nó năm năm cùng chỉ vào một vật 
hình cầu, ông chú kia thì bảo đấy là quả bóng chuyền, còn mẹ nó lại bảo đấy là quả bóng đá. 
Cậu nói xem, theo lẽ thường thì đứa bé kia sẽ tin ai hơn? ” 


Trương Lập đáp: “Dĩ nhiên là tin mẹ nó rồi.” 


Sean gật đầu: “Đúng vậu, bởi vì cả quá trình trưởng thành của đứa trẻ đều có mẹ nó ở bên, đối 
với nó, độ tin cậu của mẹ cao hơn ông chú xa lạ kia rất nhiều, nói cách khác, tức là quyền hạn 
của người mẹ đối với nó cao hơn ông chú kia. Cùng lẽ đó, đối với mấy trăm triệu năm tiến hóa 
của sinh vật, quyền hạn của chất thông tin cao hơn quyền hạn mà thông tin do các giác quan 
khác thu nhận được rất nhiều lần, mà động vật càng thấp cấp, sự ở lại vào chất thông tin ấy lại 
càng rõ rệt. Quyền hạn này tủ lệ nghịch với công năng của các cơ quan mà sinh vật tiến hóa ra. 
Quyền hạn càng đơn giản, càng trực tiếp thì vị trí lại càng cao. Đến cả những sự sống tiến hóa 
đến mức độ cao cấp và có lú tính như con người chúng ta, cũng chịu ảnh hưởng của chất thông 
tin và những quyền hạn không dễ gì nhận ra được ấy, chúng ta gọi chung đó là trực giác, hoặc... 
giác quan thứ sáu. ” 


Trương Lập ngây người ra một lúc, rồi kết luận: “Phức tạp quá.” 


Sean cười cười, lại đưa bộ phận phát thanh của con thằn lằn khổng lồ kia cho Trương Lập, dặn 
dò: “Cậu và Nhạc Dương phụ trách trinh sát, rất dễ rơi vào chốn nguy hiểm. Khi nào không thể 
đột phá được vòng vây thì hãy dùng cái này, ít nhiều gì thì cũng có tác dụng gây chấn động hoặc 
làm kẻ địch khiếp sợ, chỉ cần sử dụng hợp lú, nói không chừng còn có thể gọi được bọn thằn lằn 
khổng lô khác đến, tới lúc đó làm thế nào thì phải xem sự ứng biến của các cậu rồi đấu.” Kế đó, 
anh ta lại dạy Trương Lập một số kỹ xảo để thổi mảnh xương. Trương Lập mừng lắm, vội vàng 
ghi nhớ. 


Không ai ngờ được, đến tối hôm ấy Sean lại bắt đầu sốt, tình huống tệ nhất e rằng cũng chỉ đến 
mức ấy là cùng. Mặc dù không sốt cao, nhưng Sean rất bực dọc, lấy làm oán trách Lữ Cánh 
Nam và Đường Mẫn, có mỗi vết thương đơn giản mà cũng xử lý không xong. Anh ta bị ép phải 
uống rất nhiều thuốc viên, tiêm đủ các loại thuốc vào người. Mặc dù tự bản thân Sean cũng đã 
xem qua, biết rõ là theo lẽ thường, các loại thuốc ấy sớm đã khống chế được chứng sốt do 
nhiễm trùng thông thường rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao, các loại thuốc đó vào cơ thể anh ta cứ 
như làm bằng tinh bột vậu, chẳng hề có lấy một chút tác dụng gì. 


Đêm hôm ấy, Sean đột nhiên giật mình cảnh giác, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh ta 
biết, có người đang đứng bên cạnh mình. Cảm giác băng lạnh ấu, ừm, là Ba Tang, không thể sai 
được, người gác đêm hôm nay chính là Ba Tangl 


“Ba Tang, anh đấy à? ” Sean khẽ cất tiếng hỏi. Hồi lâu sau, không thấy có ai trả lời, Sean cũng 
cảm nhận được người đứng bên cạnh mình đã rời đi, hoặc cũng có thể là chưa từng có người 
nào đứng ở đó cả. Anh ta bất giác cảm thấy hơi lo lắng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, anh ta 
cũng đã hiểu được phần nào con người Ba Tang, con người này đã được huấn luyện thành một 
cỗ máy giết chóc, nếu mình thực sự không còn tác dụng gì, khả năng rất cao là anh ta sẽ không 
hề do dự mà tiễn đưa mình về cõi vĩnh hằng. Khổ nỗi lúc này thân thể mình lại không thể đối 
kháng được với cái gã lạnh lùng đó, sợ rằng đành phải sử dụng biện pháp đề phòng vậy. Nghĩ 
đoạn, Sean âm thầm lần mò trong bóng tối, lấy một loại thuốc cao bôi lên những chỗ dễ chí 


Trang 1.742/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mạng nhất trên người mình, lòng thầm nhủ: “Ta không muốn chết một cách vô duyên vô cớ 
như vậy, kẻ nào muốn giết ta thì phải đem mạng ra mà đổi! ” Nhưng anh ta không thể ngờ 
được, cuộc đời này có rất nhiều việc luôn trái với ý muốn của mình, càng không muốn nó xảy ra, 
ngược lại càng dễ xảy ra hơn. 


Sang ngày thứ bảy, bệnh tình của Sean dường như lại trầm trọng hơn. 


“Nhiệt độ lại tăng cao nữa rồi.” Đường Mẫn lo lắng nói. Cô bước tới phía trước mặt Sean, ngồi 
xuống, nhẹ nhàng nói: “Tôi và chị Cánh Nam đã thương lượng rồi, chuẩn bị đổi cho anh một 
đơn thuốc khác, lần này chúng tôi dùng Neostigmine, Hgdroprednisone, Alprazolam, ngoài ra 
dùng thêm phương pháp châm cứu và bấm huyệt của Trung ụ nữa, anh thấy sao? ” 


Sean ngắng đầu lên, chỉ nhìn được đến chéo áo Đường Mẫn. Lấy ta ra làm vật thí nghiệm hả? 
Trong lòng thầm thóa mạ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhẫn nhịn, gương mặt nở ra một nụ cười 
tươi tắn khiến người ta nảy sinh cảm giác tín phục, chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy mọi người nên 
thảo luận thêm về bệnh tình của tôi, chứ không phải cắm đầu cắm cổ dùng thuốc để thử nghiệm 
hiệu quả trị liệu. Có lẽ nói vậu hơi thất lễ một chút, nhưng mà, theo cô thì thế nào? ” 


Đường Mẫn trầm ngâm gật đầu, nói: “Vết thương của anh vẫn tiếp tục chảy mủ, bởi vậu, chúng 
tôi nghĩ anh đã bị nhiễm trùng, nhưng xem tình hình sử dụng kháng sinh liều cao hai ngày nau 
của anh, có vẻ như vi khuẩn ở đây dường như có khả năng đề kháng lại thuốc kháng sinh của 
chúng ta. Mà không có điều kiện, nên tôi cũng không thể nuôi cấy vi khuẩn tại chỗ, càng không 
có cách nào tìm được vắc xin, vì vậu mới đành phải tiến hành thử trị liệu bằng các loại kháng 
sinh có kháng phổ rộng. Có thể là tôi đã bỏ sót điều gì đó mất rồi, bây giờ anh cảm thấy cơ thể 
mình có xuất hiện hiện tượng gì bất ổn không? Chẳng hạn có cảm giác toàn thân đau mỏi gì đó, 
anh có thể từ từ nhớ lại, có gì khác với lúc bình thường không...” 


Lông mày Sean nhíu lại như hai cọng dây thừng, nói: “Đau mỏi? Không có! Nếu phải nói có gì 
khác biệt, có điều cô hỏi vậy, giờ tôi cảm thấu hình như... hình như chỗ này, chỗ này hơi tê tê.” 
Sean một tau chỉ vào mông, một tau chỉ vào xương cổ. 


Đường Mẫn lộ vẻ khó xử: “Nhiễm trùng lan đến hệ thần kinh rồi? Phải... phải làm sao bây giờ? 


bà) 


Sean khôi phục lại tư thế lúc nãy, cố gắng rặn ra một nụ cười nhìn Đường Mẫn, trong lòng thầm 
nhủ: “Nhiễm trùng đến hệ thần kinh? Không đến nỗi thảm vậy chứ, nếu đám người này đều bó 
tay, có khi ta phải nghĩ đến việc hợp tác với bọn Merkin kia vậy, hụ vọng chúng có cách chữa 
được. Đây... đây là cảm giác gì thế! ” Sean bỗng giật thót mình kinh ngạc, những chỗ anh ta vừa 
chỉ, bảo thấu hơi tê tê, giờ đâu cảm giác tê dại bỗng ập đến, liền tiếp đó, sau gáy bỗng thấy nhói 
đau, như bị kim đâm vào, rồi cảm giác đau ấy giống như một quả tạc đạn nổ bên trong đầu, sự 
tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp đại não, rồi từ đại não truyền đi khắp toàn thân. 


Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng mỗi bước đó, Sean đều cảm 
nhận được một cách vô cùng rõ rệt, khi anh ta định thần lại, thì đã nhận ra toàn thân mình 
không thể nào nhúc nhích được nữa. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là: con nhỏ đó, 
nó đã làm gì mình rồi! “Cô làm cái gì vậy” Sean muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng lại lập tức phát 
hiện ra, thậm chí cả khả năng phát âm của mình cũng không còn nữa, gương mặt chỉ có thể giữ 
nguyên điệu bộ mỉm cười ấu. 


Trang 1.743/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Chớp mắt! Chớp mắt! Chớp mắt! ” Sean gắng hết sức ép thân thể mình nhúc nhích dù chỉ một 
chút cũng được, nhưng càng muốn cử động, lại càng phát hiện, thân thể mình không thể nào 
cựa quậy, đến cả động tác cực kỳ cơ bản như chớp mắt cũng không sao thực hiện được. Trên 
gương mặt Sean, vốn là một nụ cười hết sức tự nhiên, nhưng lúc này nụ cười ấy lại toát lên vẻ kù 
dị khôn cùng. 


Trong đầu Sean nhanh chóng có vô số ý nghĩ chạy qua vùn vụt, nhưng lòng dạ rối bời, cảm giác 
tê dại vẫn đang xâm thực vào hệ thần kinh, khiến anh ta không thể nào suụu nghĩ như bình 
thường được. Đầu tiên anh ta nghĩ không biết có phải là Đường Mẫn giở trò hay không, nhưng 
lúc này, trông thấy Đường Mẫn vẫn đang quò một chân trước mặt anh ta, không hề nhúc nhích, 
bất giác lại nghĩ, liệu kẻ nào đang ở sau lưng mình nhỉ? Nếu có người, Đường Mẫn phải phát 
hiện ra mới đúng. Không, không phải, Đường Mẫn đang nghĩ xem dùng thuốc thế nào, biết đâu 
vừa nãy có người đi lướt qua mà cô ta không để ý. Không thể nào, cô ta mà lại để tâm nghĩ ngợi 
dùng thuốc cho mình thế nào kỹ đến thế ư? Chết tiệt thật, nhìn tôi đi này, nhìn tôi đi nàu! Cô 
nhìn kỹ hơn một chút đi, tùy tiện hỏi một hai câu là biết thân thể tôi đang xảy ra chuyện rồi! 


“À, phải rồi! ” Cuối cùng Đường Mẫn cũng nghĩ ra điều gì đó, bèn nói với Sean: “Hình như có... 
để tôi đi tìm xem.” Sean không ngừng kêu khổ trong lòng, Đường Mẫn vừa ởi được hai bước lại 
phát hiện ra có điều không ổn, vội ngoảnh đầu hỏi: “Sean, anh không sao chứ? Anh... anh sao 
rồi? Nói gì đi chứ? Anh Sean! Anh Seanl ” 


Thân thể Sean xảy ra hiện tượng dị thường, khiến cho tất cả mọi người đều hết sức lo lắng. 
Phong cách nói năng quú tộc và học thức uyên bác của anh ta sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc với 
mọi người, dọc đường tới đây, tri thức về sinh vật học của Sean đã giúp ích rất nhiều, không có 
anh ta, họ thật chẳng biết phải ứng phó với nhiều loài động vật như thế nào nữa. Lần ấy cũng vì 
không nghe theo kiến nghị của Sean mà cắm trại bên bờ hồ, cuối cùng mới thành ra như vậu. 


Chỉ có Sean là không nghĩ thế. 


Làm bộ cuống cuồng lên như thế, nhưng cũng thấy các người làm cái quái gì đâu, lúc nãy khi kẻ 
đó đến bên ta hạ thủ, Đường Mẫn mà lại không nhìn thấy ư? Không thấy thật hay giả bộ không 
thấy? Hữừ... lẽ nào? Bọn chúng lại bắt tay nhau dồn ta vào chỗ chết ư? Không sai rồi, ả Lữ Cánh 
Nam và cả Đường Mẫn đều từng nhiều lần chú ý đến mình, xem ra chúng đã nghi ngờ mình là 
nội gián rồi, nhưng mình có để lộ sơ hở nào đâu nhỉ? Ba Tang cũng từng hoài nghi mình, Cường 
Ba... Cường Ba thì không, quá nửa là anh ta không biết chuyện này. Hai tên nhãi Trương Lập 
và Nhạc Dương chắc chắn không dám cãi lệnh Lữ Cánh Nam; pháp sư Á La và bọn chúng hình 
như cũng cùng một hội, nhất định là chúng đã lên kế hoạch này từ trước không chỉ một ngàu. 
Mấy hôm nay mình không thể cử động, không thể nào biết được chúng đang thương lượng điều 
gì. Đúng rồi, để Đường Mẫn ở trước mắt mình thu hút sự chú ý, nhân lúc mình không phòng bị 
hạ thủ sau lưng! Lẽ ra mình phải nhận ra từ trước mới đúng, con bé con ấy có khiếu diễn kịch 
thật! Người ở sau lưng mình là ai nhỉ? Ba Tang à? Không, nếu hắn tiếp cận, chắc chắn mình sẽ 
nhận ra; pháp sư Á La cũng không giống, ông ta quá cao thâm, chắc không làm những chuyện 
hạ thủ sau lưng người khác; Lữ Cánh Nam? Đúng! Nhất định là cô ta, cô ta và Đường Mẫn có 
thể lợi dụng cơ hội xem xét bệnh tình của mình để lẳng lặng ra tay. Ở đây ngoài cô ta và Đường 
Mẫn, không ai có hiểu biết sâu về các loại thuốc cả... Sean càng nghĩ càng thấy lạnh buốt cả 
người, cảm giác sợ hãi dần trào dâng lên trong tâm thức. 


Cái chết của Sean 


Trang 1.744/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam đưa tay lên rờ trán Sean, đoạn nói: “Nhiệt độ không tiếp tục tăng, cho dù đã bị 
nhiễm trùng đến hệ thần kinh thì cũng không thể nhanh thế được, mà cũng làm gì đến nỗi toàn 
thân không thể nhúc nhích cựa quậy gì thế này? ” 


Sean nghe thấu thế, thảm nhủ: “Vậy mà cũng mặt dàu nói ra được, ai mà chẳng biết chứ. Chết 
tiệt thật, thấu ta không đi lại được, chẳng còn tác dụng gì nữa thì muốn vứt bỏ cho bớt gánh 
nặng hả. Các người, cũng tàn nhẫn thật! Sớm biết thế này, lẽ ra ta cho mỗi tên một ít thuốc, ta 
mà chết, tất cả các ngươi cũng phải bồi táng theol Sao mình lại không làm vậy cơ chứ! Chết tiệt 
thật! Chết tiệt thật! ” Đồng thời, anh ta cũng thấy bàn tau Lữ Cánh Nam ấn lên trán mình, trong 
lòng không khỏi lấy làm chấn động: “Sao lại thế được? Tay cô ta đặt trên đầu mình đấy sao? Tại 
sao không có cảm giác gì thế này? Lẽ nào... thân thể mình chẳng những không nhúc nhích 
được, mà còn mất cả tri giác luôn rồi sao? Thế này thì có khác gì người thực vật? Lẽ nào bọn 
chúng muốn giày vò mình đến chết? Hay là muốn moi điều gì đó từ miệng mình? Bọn chúng đã 
nghỉ ngờ bao lâu rồi? Rốt cuộc là mình sơ hở ở điểm nào? Ở đâu nhỉ? ” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thảo luận về mấu khả năng có thể xảy ra, nhưng cũng đều bó tau 
trước tình trạng hiện tại của Sean, không biết nên trị liệu thế nào, lại đi tra trong máy tính của 
giáo sư Phương Tân cũng vẫn không tìm được phương pháp nào giải quyết. Đội trưởng Hồ 
Dương nói: “Giờ làm sao đây? Chúng ta không thể dừng mãi ở đâu mà nghĩ cách được đâu.” 


Lại nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa, chủ yếu là xoay quanh chuyện tình hình sức khỏe của Sean 
lúc này và sự an toàn của cả nhóm. Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam cho rằng, trước khi tìm được 
nguyên nhân tại sao thân thể Sean xảy ra hiện tượng đó thì không nên mạo hiểm cáng anh ta 
tiếp tục tiến lên, chỉ e tình hình sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. Còn Ba Tang lại phản đối ý 
kiến đó, cho rằng lẽ nào cứ không tìm được nguyên nhân thì phải ở mãi một chỗ này? Với kỹ 
thuật và nhân lực trước mắt của họ, rất có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được nguyên nhân tại sao, 
chuyện duy nhất sẽ xảy ra khi dừng chân tại đây chính là phải đụng độ với đám truy binh ở phía 
sau. Vì một người mà làm chuyện bất lợi cho cả nhóm, rõ ràng là lợi bất cập hại. Ngược lại, nếu 
tiếp tục tiến lên, biết đâu lại tìm được các bộ lạc khác ở đây, như thế may ra còn có một tia hụ 
vọng. Hai bên đều có lý lẽ riêng, những người còn lại nhất thời cũng không biết quyết định thế 
nào. Bọn họ không hề ngại bị lũ người kia đuổi kịp, làm theo cách nào có lợi nhất cho sức khỏe 
của Sean, đó mới là điều họ quan tâm nhất. 


Sean thầm miệt thị trong đầu: “Hừ, làm bộ làm tịch diễn kịch cho ai xem? Đối tốt với ta vậu cơ 
à? Ta không tin các người đâu! Tuyệt đối không tinl ” 


Lữ Cánh Nam bước tới phía trước mặt Sean, đoạn nói: “Nhất định anh ấy nghe được, nhìn thấu 
được, chỉ có điều không có cách nào biểu đạt ra được mà thôi. Nhất định anh ấu đang rất đau 
đón, thậm chí còn không nhắm mắt lại được nữa.” Nói đoạn, cô liền vuốt mi mắt của Sean 
xuống, không ngờ lại không gặp phải trở lực gì, dễ dàng giúp anh ta nhắm mắt lại, nhưng nụ 
cười ấu thì vẫn đông cứng lại trên gương mặt, không thể nào hồi phục được dáng vẻ bình 
thường. 


Sean lại âm thầm chửi bới: “Định làm gì hả? Không muốn cho ta thấy chứ gì? Hay là sợ những 
người khác nhìn ra được điều gì trong ánh mắt ta? ” 


Lữ Cánh Nam tựa hồ như biết được Sean đang nghĩ gì, lại nói tiếp: “Nhãn cầu không được bảo 
vệ, sẽ nhanh chóng bị khô, dẫn đến viêm kết mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.” 


Trang 1.745/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sean lại thầm nhủ: “Nói như hát hay ấy.” Nhưng điều làm anh ta thực sự lo lắng là, những giọng 
nói khác hình như cũng tán đồng với cách làm của Lữ Cánh Nam. 


Lữ Cánh Nam lại nhúc nhắc chuyển động tứ chi của Sean, lần này anh ta cũng không có cảm 
giác gì. Chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói: “Cơ bắp không có hiện tượng tê cứng, ngược lại mất đi sức 
lực và sự đàn hồi vốn có, tình trạng này không giống như bị nhiễm trùng dây thần kinh, mà có 
vẻ như là đại não không thể điều khiển được cơ thể nữa vậu.” 


“Người... người thực vật! ” Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên: “Cô nói anh Sean sẽ biến thành 
người thực vật á? ” 


Ba Tang lấy móng tay vạch một đường cong trên lòng bàn tay Sean, lắc đầu nói: “Không phải 
sẽ, mà là đã. ” 

Trác Mộc Cường Ba tổng hợp ú kiến của các bên, cuối cùng quyết định: “Dùng nửa ngày kiểm 
tra thật kỹ xem rốt cuộc đã có thay đổi gì xảy ra trên cơ thể Sean. Còn nữa, cáng anh ấy đi liệu 
có gây tổn thương gì nghiêm trọng hơn nữa không? Nếu thực sự không tìm được cách trị liệu 
nào nữa, thì chỉ còn cách khiêng anh ấy tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nghĩ tiếp vậu thôi. ” 


“Thực ra...” Ba Tang thấp giọng làu bàu một tiếng. Anh ta vốn muốn nói, còn một cách nữa, 
chính là đợi đám người ở phía sau đuổi kịp, xem có thể giảng hòa với đối phương không, đằng 
nào thì ở chỗ này cũng không còn ai khác nữa, hai phe có thể bắt tay cùng đi tìm Bạc Ba La 
thần miếu, đồng thời, cũng có thể nghe ú kiến của những người kia về bệnh tình của Sean. Có 
điều bản thân anh ta cũng biết, cơ hội để điều đó xảy ra gần như là không có, ngay cả chính anh 
ta cũng chẳng tin, vì vậu nên rốt cuộc cũng không nêu ra nữa. 


Kết quả kiểm tra là, bọn họ không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Sean cả. Cuối cùng Lữ 
Cánh Nam kết luận: “Khiêng bằng cáng sẽ không gây thương tổn gì cho cơ thể anh ấy, nhưng 
hiện giờ cảm giác của Sean đã mất, hơn nữa lại không thể biểu đạt được cảm nhận của mình. 
Cũng có nghĩa là, nếu bản thân bị thương, dù là bị đâm, hay bị bỏng hoặc gì gì khác, anh ấu 
cũng không hề hay biết. Điều duy nhất chúng ta cần chú ú, chính là trong lúc vận chuyển cần 
chú ý bảo vệ tránh để cơ thể anh ấu bị thương.” 


Vậy là, cả nhóm người lại tiếp tục cáng theo Sean với bộ mặt cười cứng đờ quái dị tiếp tục lên 
đường. 


Ngày thứ hai sau khi Sean bị tê liệt hoàn toàn, anh ta nghe thấy Đường Mẫn nói với Lữ Cánh 
Nam: “Nhiệt độ anh ấy lại tăng lên rồi, sốt cao quá.” 


“Dùng thuốc hạ sốt chưa? ” 
“Dùng rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả.” 


“Ứm, trán anh ấu hình như không nóng, hay là trung khu điều khiển nhiệt độ trong hộp sọ xả 
ra vấn đề gì rồi, giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp vật lú để giảm nhiệt độ thôi vậu.” 


Sean không còn tri giác, nhưng anh ta biết, lúc nàu Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam nhất định 
đang làm gì đó với cơ thể mình. Anh ta tự nhủ: “Mình đang sốt à? Sao lại thế được? Nếu bị sốt, 
đầu phải có cảm giác nặng nề, hơn nữa ý thức cũng mơ hồ dần đi mới đúng, nhưng sao mình lại 


Trang 1.746/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảm thấu tỉnh táo hơn bao giờ hết thế này. Chẳng lẽ là, nhiệt độ máu của mình đã tăng lên rồi 
sao? Tim đập nhanh hơn? Đáng ghét thật, cả nhịp tim của chính mình cũng hoàn toàn không 
cảm giác được. Giờ mình có khác nào một kẻ kú sinh, thân thể nàu đã hoàn toàn không thuộc 
về mình nữa rồi! Gượm đã... mình vừa nghĩ đến gì vậy nhỉ? Nhất định là vừa nghĩ ra được gì đó, 
có gì không ổn ở đây nhỉ? ” 


Sang ngày thứ ba, Đường Mẫn nói với Lữ Cánh Nam: “Nhiệt độ không giảm xuống, tim anh ấy 
đập nhanh hơn hắn, cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ...” 


Trên cơ thể Sean bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ lấm tấm bằng hạt thóc, trên mặt, trên cổ, mu 
bàn tay, ngực, sống lưng, gót chân, khắp nơi chỗ nào cũng có, giống như bị bọ chó đốt, hoặc bị 
nhện bò qua vậy. 


Đến hôm thứ tư, nhiệt độ cơ thể Sean lại giảm xuống, các đốm đỏ cũng biến mất, nhưng Đường 
Mẫn lại phát hiện ra vấn đẻ khác. Cơ thể Sean đang gầy đi nhanh chóng, mặc dù ngày nào cũng 
tiêm chất dinh dưỡng đồng thời truyền đủ lượng nước muối sinh lý, nhưng Sean vẫn giống như 
người ba bốn ngày liền không ăn không uống gì cả, không, so với lúc họ vừa ra khỏi U Minh hà, 
anh ta còn thảm hơn nhiều. Làn da vốn trắng trẻo căng đầy, giờ giống như lớp vỏ câu khô khốc, 
chỉ còn một lớp mỏng dính bọc bên ngoài xương cốt, các cơ bắp đầy tính đàn hồi cũng trở nên 
khô đét tựa như miếng thịt bò khô, thứ duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có từng sợi mạch máu 
gồ lên như những con giun ngoằn ngoèo, trông chẳng khác nào một lũ quái thú đang cuồn cuộn 
bám vào mảnh đất cằn cỗi khô kiệt. 


Ngày thứ năm, Đường Mẫn thì thầm nói với Trác Mộc Cường Ba: “Em nghĩ, bọn em đã phát 
hiện ra nguyên nhân Sean bị gầy đi nhanh chóng rồi, trong cơ thể anh ấy, dường như có... có 
thứ gì đó.” 


“Em nói gì hả? Dẫn anh đi xem nào.” 


Lữ Cánh Nam đang đứng bên cạnh Sean, đôi hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Tình trạng 
của Sean lúc này rất không ổn, hai mắt đã lở loét, chảy ra chất mủ dịch màu vàng, trông chừng 
có vẻ như đã không còn cơ hội thấy lại ánh sáng; hai má gầy tóp lại, xương gò má gồ cao lên, 
hốc mắt hõm xuống thành hai hố sâu bầm máu, nhìn chẳng khác nào một cái xác ướp đang nhe 
răng ra mỉm cười cả. Đáng sợ hơn cả là phần bụng gầy đến lõm hẳn xuống của Sean, giờ chỉ 
còn lại một lớp da bọc lên trên xương chậu. Bên dưới lớp da ấy, có thể nhận rõ những sinh vật 
to tâm bằng ngón tay người đang nhung nhúc chuuển động. 


Không chỉ một con, mà giống như cảnh tượng họ nhìn thấy trên bãi cát vậu, những chỗ gồ lên 
dưới lớp da dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác, đây rõ ràng là cách di chuyển của loài sâu 
hay côn trùng gì đó. Lúc nhiều nhất có thể cùng lúc thấu sáu bảu chỗ gồ lên như thế dịch 
chuyển bên dưới da, có lúc chúng như bọn nòng nọc bơi trong hồ nước, tốc độ nhu động rất 
nhanh, cũng có lúc lại dừng lại, nhúc nhích từng chút từng chút một như bọn tằm đang gặm lá 
dâu; lại có lúc hai con đụng đầu nhau, rồi quấn chặt lại, tựa như đang tranh đoạt, lần nào con 
thất bại cũng nhúc nhích về phía lồng ngực Sean rồi biến mất. 


Đây chính là nguyên nhân Sean gầy đi một cách nhanh chóng như vậy... chất dinh dưỡng họ 
truyền vào người Sean đều bị những sinh vật kù quái ấu hấp thu hết sạch. Mà bọn chúng dường 
như vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục lần lượt ăn hết nội tạng của anh ta. Trác Mộc 
Cường Ba tựa hồ còn nghe thấy cả những âm thanh “nhồm nhoàm” phát ra lúc chúng đang 


Trang 1.747/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngon lành gặm nhấm thức ăn nữa. 


Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt chút nữa Trương 
Lập đã kêu toáng lên. Nhạc Dương vội bịt miệng anh lại, kéo sang một bên, giận dữ gắt gỏng: 
“Anh làm cái gì vậy? Lỡ để anh Sean nghe thấy thì sao? ” 


Sau khi để lại pháp sư Á La trông chừng Sean, những người còn lại đều bước sang một bên thảo 
luận. Lữ Cánh Nam nói: “Giờ thì coi như đã biết được nguyên nhân thực sự của hiện tượng lạ 
xảy đến với Sean rồi. Tại sao thuốc kháng viêm không có tác dụng? Tại sao lại sốt cao? Tại sao 
lại tê liệt? Tất cả đều do loài sinh vật ký sinh trong cơ thể anh ấy gâu ra cả.” 


Trương Lập thắc mắc: “Nhưng mà, chuyện nàu xảy ra từ lúc nào vậu nhỉ? À, chẳng lẽ là do bị 
con muỗi đó...” 


Nhạc Dương nói: “Muỗi đẻ trứng bằng vòi ở đuôi cơ mà? Sao lại dùng miệng được? Hay là lúc ở 
trong hồ nước...” 


Đường Mẫn lắc đầu: “Không thể nào, lúc ấu cả bọn chúng ta đều bị thương, nhưng chỉ có mỗi 
mình Sean là có vấn đề thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Chắc là như vậy rồi, đâu cũng là nguyên nhân giải thích tại sao tôi thì 
vẫn ổn còn Sean lại gặp vấn đẻ, khi ấy con muỗi đó đã đâm xuyên qua cánh tay tôi, còn Sean 
thì chỉ bị đâm vào một nửa. Dùng miệng để đưa ấu trùng vào ký sinh trong vật chủ, đây đích 
thực là một phương thức sinh sôi nảy nở rất tốt.” Gã bỗng phát hiện khi nghe thấy hai chữ “vật 
chủ”, Lữ Cánh Nam nhìn mình với ánh mắt rất quái dị. 


Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu: “Cũng chưa chắc đã là ấu trùng của muỗi, cần biết rằng, bản thân 
muỗi đã là kẻ gieo rắc, khi hút máu, chúng có thể mang kú sinh trùng ở cơ thể mình chuyển 
sang những cá thể khác.” 


Nhạc Dương nắm chặt bàn tay lại nói: “Vậu mà chúng ta không nghĩ ra, giờ thì rõ hết cả rồi! ” 
Nguyên nhân chủ vếu là vì hình dáng bọn muỗi khổng lồ ấy quá dữ tợn, thực sự khiến người ta 
khó mà liên tưởng đến loài muỗi ở thế giới bên ngoài kia. 


Lữ Cánh Nam nói: “Thông qua sự tuần hoàn máu, trước tiên chiếm cứ trung khu thần kinh, sau 
đó làm tê liệt toàn bộ thân thể con môi, cắt đứt mọi cảm giác, như vậy có thể đảm bảo con môi 
sống được một thời gian dài, không đến nỗi chết vì đau đớn, để cho chúng ăn từ từ. Bọn chúng 
vừa ăn, vừa bài tiết, chất bài tiết nàu có hàm lượng độc tính rất cao, gây thương tổn nghiêm 
trọng đến vật chủ. Loài ký sinh trùng này, quả thực quá đáng sợi ” 


Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Giờ tính sao đây? Bắt bọn sâu ấy ra à? ” 


Đường Mẫn lắc đầu: “Cần quan sát trước đã, mấy ngày trước dùng máy siêu âm màu cũng đâu 
phát hiện được chúng.” 


“Ứm, ” Lữ Cánh Nam nói, “kết cấu cơ thể bọn sâu này rất giống với kết cấu các tổ chức mềm 
trong cơ thể người, nếu chúng náu mình trong các mạch máu thì siêu âm màu cũng khó mà 
nhận ra được. ” 


Trở lại bên cạnh Sean, dùng máy siêu âm màu kiểm tra lại, tất cả đều kinh ngạc đến nỗi không 


Trang 1.748/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thốt lên nổi một lời. Khoảng trống, khoảng trống, khoảng trống, trên màn hình hiển thị cả phần 
bụng Sean chỗ nào cũng toàn là khoảng trống. Đường Mẫn vừa kiểm tra, nước mắt vừa lã chã 
tuôn rơi. 


Lá gan đã bị ăn mất một phần ba, phổi gần như cũng chỉ còn khoảng một nửa, dạ dày và ruột 
đều thủng lỗ chỗ, nội tạng của Sean lúc này giống như cái tổ kiến có hàng trăm lối ra vào. Lần 
này, thông qua hình ảnh 3D, mọi người có thể thấy rõ ràng, lũ kú sinh trùng to bằng ngón tay 
trong ổ bụng Sean đang cuồn cuộn vặn vẹo như một đám ruột non cuốn vào nhau. Không hiểu 
chúng dùng cách gì, từ từ ăn hết các tổ chức mô, nhưng mạch máu thì vẫn giữ nguyên không hề 
tổn hại gì. Chỉ thấy những mạch máu to như rễ cây lúc này đang chăng như mạng nhện trong 
khoang bụng trống rỗng, phập phỏng theo nhịp tim đều đặn, lúc thì tóp lại, thoáng sau đã căng 
phỏng. Cảnh tượng quái dị trong màn hình hiển thị, khiến họ bất chợt nhớ đến loại dâu leo kỳ dị 
mà đáng sợ bên trong Đảo Huyền Không tự. 


Ba Tang lạnh lùng nói: “Anh ta không sống nổi đâu.” Ý muốn bảo đã tới lúc nghĩ đến chuyện bỏ 
Sean lại rồi, sự thực là, anh ta cũng đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay không nói ra rồi. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vươn tay ra, chụp lấu cổ áo Ba Tang, nhấc anh ta lên trước mặt 
mình, từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hai tau run lên khe khẽ. Ba Tang không 
ngờ Cường Ba thiếu gia lại giận dữ đến thế, nên cũng không tránh kịp cú chộp ấy của gã. Trác 
Mộc Cường Ba cố gắng khắc chế cảm xúc đang trào lên, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa 
giận đang bốc lên bừng bừng trong tâm thức, hạ thấp giọng, nhưng hết sức kiên định, nói: “Tôi 
không muốn nhắc lại một lần nào nữa, Trác Mộc Cường Ba này, không bao giờ bỏ rơi, bất cứ 
một người nào cả! Anh ấy là đồng đội của chúng ta đó, Ba Tang! ” 


Đây là câu nói cuối cùng mà Sean nghe thấy được. Cuối cùng, màng nhĩ anh ta đã vỡ toang, 
dịch mủ chảy ra theo hai lễ tai, rồi anh ta nhanh chóng cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, 
trong lòng buồn bã thầm nhủ: “Cường Ba, không quen anh sớm hơn, thật là một điều đáng tiếc! 
Thì ra thế giới này cũng có thể thanh bình đến thế. Mình sắp chết rồi sao? Đây chắc là báo ứng, 
theo cách nói của người Trung Quốc...” 


Trác Mộc Cường Ba đặt Ba Tang xuống. Nhưng Ba Tang cũng không có ú định từ bỏ ú đồ của 
mình, anh ta hỏi vặn lại: “Vậu anh tính làm sao? ” Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, khoang 
bụng của Sean đã bị bọn kú sinh trùng ăn cho tan hoang, mặc dù nét mặt anh ta không có vẻ gì 
đau khổ, nhưng có ai dám khẳng định rằng, nỗi đau đớn không thể nào biểu đạt ra ấy không 
phải là càng đau đớn hơn bội phần? Bất luận có giết được bọn kú sinh trùng chưa rõ nguồn gốc 
lai lịch kia hay không thì Sean cũng chỉ sống được thêm một hai ngày nữa là cùng, mà với tình 
trạng như lúc này, sống thêm một ngày, là anh ta lại thêm một ngày đau khổ. 


Trác Mộc Cường Ba không trả lời được. Ba Tang đặt tay lên cán đao, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi 
dao đâm vào lồng ngực Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dấu lên niềm bi 
thương vô hạn, trong lòng thầm nhủ: “Ba Tang, sao anh có thể lạnh lùng đến thế? Người đó là 
chiến hữu đã từng đồng sinh cộng tử với chúng ta mà.” 


Ánh mắt Ba Tang không hề nhượng bộ, đôi mắt lạnh lẽo ấy như thể đã đưa ra câu trả lời: “Tôi 
được tái sinh từ trong phần mộ, tôi đã phải giẫm đạp lên thi thể của chiến hữu để sống sót trở 
về. Tim tôi đã chết, nhưng chúng ta đều phải tiếp tục sống, xin hãy chấp nhận sự vô tình của tôi 
đi.” 


Trang 1.749/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba quay người đi, gã không thể đối diện với chuyện này. Những người khác 
cũng đều đang sụt sịt, cúi gầm mặt xuống. Ba Tang rút dao ra “choeng” một tiếng, lưỡi đao tỏa 
ra khí lạnh rợn người, nhưng mới rút ra được một nửa đã bị Lữ Cánh Nam ấn lại. Chỉ nghe cô 
điểm đạm nói: “Để tôi xử lý cho.” Cô mở cái bao da đựng thuốc ra, trong đó không chỉ có các 
loại thuốc men chữa bệnh, đồng thời, cũng có cả những thứ mang đến sự hủy diệt nữa. 


Lữ Cánh Nam lấy ra một lọ thuốc ngủ, chảm chậm chuyển động thân lọ, hàng chữ bên trên đã 
ghi rõ, chỉ cần mười lăm giây là nó có thể đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lữ Cánh Nam 
bất giác cắn môi, đâu cũng là lần đầu tiên cô đảm nhậm vai trò nàu. 


Chất lỏng trong suốt được tiêm vào mạch máu Sean, nó sẽ nhanh chóng theo dòng chảy của 
máu đi khắp thân thể, lúc đó, tất cả đều kết thúc. Lữ Cánh Nam tiêm xong, cả người khẽ run 
lên, rút đầu kim ra, đột nhiên vung mạnh tay ném ống kim tiêm ấu ra thật xa, tựa hồ như đó là 
thứ đã bị ma quủ chạm vào, cô không thể cảm trên tau được nữa. Tất cả mọi người, đều lắng 
lặng đứng đó, lắng lặng cúi gầm mặt xuống. 


Trác Mộc Cường Ba thì ngồi xổm ở một góc xa, cái vẫu tay rất lịch sự ấy, nụ cười thân thiện hữu 
hảo ấu, mái tóc bạch kim bay bay, tựa như đang hiện lên trước mắt gã. Lữ Cánh Nam bước lại 
gần, khuyên giải: “Trước khi xuất phát, chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi mà, không phải 
vậu sao? ” 


Trác Mộc Cường Ba không hề nể nang, nói vặc lại: “Người ta từ tận bên kia đại dương tới, 
không có bất cứ yêu cầu nào, mà chỉ vì từng cùng băng rừng ở châu Mỹ đã khẳng khái nhiệt tình 
giúp đỡ chúng ta. Nếu không có Sean, cả bọn chúng ta liệu có mấy người sống sót? Còn các 
người thì sao? Ngoài nghi ngờ, các người đã làm gì chưa? ” 


Lữ Cánh Nam ngẩn người, cô không ngờ thì ra Trác Mộc Cường Ba phản cảm với thái độ cần 
trọng của bọn họ như thế. Nhưng về mặt này, cô cũng có những nguyên tắc của riêng mình: 
“Không sai, tôi nghi ngờ anh ta đấy, cho đến bây giờ cũng không hết nghi ngờ, đây là chức 
trách của tôi.” Nói tới đây, ngữ điệu đột nhiên thay đổi: “Nếu một ngày nào đó, tôi cũng giống 
như Sean thì sao? ” Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên ngoảnh đầu lại. 


Đúng lúc ấy, Đường Mẫn chợt gọi vang: “Anh Cường Ba, chị Cánh Nam, mau đến xem Sean 
này! ” 


Hơi thở của Sean ngắn mà gấp gáp, lũ kú sinh trùng trong khoang bụng anh ta rõ ràng đã bị 
chất thuốc ảnh hưởng, đang lăn lộn bên trong đó, dưới lớp da như có vô số con ếch nhỏ đang 
giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể Sean. Lớp da nhẽo nhèo ấy đột nhiên bật tung lên, phần 
bụng phồng to như cái lều, kế đó lại xẹp xuống, rồi lại có chỗ khác bật lên, có lúc có tới mấu 
điểm cùng bật lên, tựa như trong bụng anh ta đang có một con quái thú nhe nanh múa vuốt 
muốn phá toang lớp da bọc bên ngoài thoát ra vậu. 


Trong thế giới tĩnh lặng ấy, Sean đang hồi tưởng vô số đường hầm trong mộ cổ, các loại cạm 
bẫy bí mật, nếu không có vụ án đó, nếu không gặp tấm bản đồ ấy, có lẽ giờ đâu anh ta đã trở 
thành một luật sư xuất sắc rồi cũng nên. Anh ta lại nhớ đến những người trong tổ chức, anh ta 
đã học được ở họ một lượng tri thức đáng sợ, theo họ đến những nơi kinh hoàng nhất, kích thích 
mà điên cuồng nhất, đã bao giờ được nghỉ ngơi trong bình lặng thế này! Đột nhiên, Sean bỗng 
thấu tỉnh táo lạ thường, tri giác của anh ta dường như đã hồi phục, cảm giác đau đớn thấu tim 
gan từ khắp mọi bộ phận trên cơ thể truyền về, trong bụng dường như có gì đó đang bò qua bò 


Trang 1.750/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại, có thứ gì đó đang cắn mình. Anh ta đột nhiên sực hiểu ra tất cả, mấu ngày trước chẳng phải 
mình luôn lo lắng chuyện này sao? Đến phút cuối cùng không ngờ lại không nghĩ đến nó thì ra, 
đây chính là... 


Sean bỗng nhiên khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng đã ngậm lại được, kế đó liền gắng 
sức hét lên: “Po li sỉ - mei ke - ku te...” 


Những người cạnh đó đều giật bắn mình, Sean đột nhiên ngồi bật dậy, miệng phát ra tiếng hét 
chói tai. Đồng thời, vì quá đau đớn, anh ta bất giác đưa tau móc vào bụng mình, lớp da mỏng 
dính lập tức bị móc toang một vết lớn, “toẹt” một tiếng, máu và các cơ quan nội tạng bị tàn phá 
tuôn ào ra ngoài, đồng thời còn có cả mấy con sâu màu trắng như mỡ dê, toàn thân gần như 
trong suốt, tựa hồ không nhuốm một chút máu nào. Nếu không có cơ thể khô kiệt đang run rấy 
của Sean ngay bên cạnh, thử hỏi ai có thể liên tưởng bọn chúng với cảnh tượng tàn nhẫn khủng 
khiếp nhường này cơ chứ? 


Sau khi để lại lời cuối cùng, Sean lại ngã xuống, lần này, anh ta đã biến thành một cái xác 
không còn sự sống. 


“Seanl ” 


“Anh Seanl ” 


Chú Thích 


1.Tục lệ đốt cây tùng, câu bách cho khói cuồn cuộn bốc lên. Đâu là một nghi thức tế trời của người dân tộc Tạng. 


2.Velociraptor hay còn gọi là Velociraptor mongoliensis. 


Trang 1.751/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2 - Người Tuyết Himalaya Giờ Ở Đâu? 


Nhạc Dương nói: “Theo lời Địch ô Cát Mẫu, người tuyết đã tiến hóa tới hình thái bộ lạc, đồng 
thời đã có cả công cụ bằng kim loại. Đây là một thể chế tương đối văn minh rồi, ít nhất cũng 
phải tương đương với Văn minh đồng thau thời nhà Thương. Nhưng tại sao những người tuyết 
được phát hiện cho đến nay, đa phần đều ở trạng thái người vượn hoang dã, trí lực đần độn vậu 
nhỉ? Rốt cuộc người tuyết có phải người núi tuuết không? Về vấn đề này, hiện tại chúng ta vẫn 
chưa thể có kết luận chuẩn xác được. Còn nữa, người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba đánh bại bỏ 
chạy, đã chạy đi đâu rồi? Tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân gian và tôn giáo 
về họ đến thế? Càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận mắt chứng kiến từ 
thời cận đại đến nay, người nào người nấy đều miêu tả rất thật. Hơn nữa, tôi còn có phát hiện 
mới trong một số tư liệu... ” 


Gián 


Khi Sean tự móc toác bụng mình ra rồi tử vong, Nhạc Dương và Trương Lập đều kêu toáng lên 
kinh hãi, Đường Mẫn đưa tay che kín mặt, cả Ba Tang cũng phải chau màu. Sean không được 
yên nghỉ một cách an lành như họ tưởng tượng, mà ngược lại đúng vào khoảnh khắc cuối cùng 
trước khi chết, anh ta lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp nhất. Nỗi đau ấy khiến 
ngũ quan khô đét như xác khô của anh ta cũng vặn vọ biến hình, hai tay co quắp, cặp mắt trống 
rỗng đầy máu trợn trừng, cái miệng khô khốc há hốc, hàm răng màu cà phê cắn chặt cái lưỡi 
màu tím sậm, trong hốc máu nơi ổ bụng, từng con từng con côn trùng màu trắng nhung nhúc bò 
ra, thật sự là một cảnh tượng thê thảm đến nỗi không ai nỡ nhìn lâu. 


Trương Lập giơ chân lên giẫm tới tấp, “Giẫm chết bọn mày! Tao giẫm chết bọn mày! ” Đội 
trưởng Hồ Dương và Ba Tang mỗi người một bên giữ chặt anh lại. “AI ” Trương Lập vừa vùng 
vẫu, vừa ngửa mặt gầm lên giận dữ. 


Nhạc Dương thì trầm ngâm suy tư: “Câu cuối cùng mà anh Sean hét lên có nghĩa gì nhỉ? Po li si 
- mei ke - ku tu? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nghe giống tên người nước ngoài.” 


Đường Mẫn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: “Không, không phải tên người đâu. Hình như 
Sean muốn nói với chúng ta điều gì đó, vậy thì nhất định anh ấy sẽ nói thế nào để chúng ta có 
thể hiểu được, nếu đó là một tên người, thì cả bọn chúng ta đã bao giờ nghe qua cái tên nào 
như thế đâu. Hơn nữa, từ cuối cùng đó, dường như vẫn phát âm chưa hết, vì vậu, em cho rằng, 
anh ấy mới chỉ nói được một nửa thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Mẫn Mẫn, rồi lại đưa ánh mắt sang phía Nhạc 
Dương. Nhạc Dương khẽ gật đầu nói: “Có lý đấy.” 


Lữ Cánh Nam chợt cất tiếng: “lạm gác những chuyện đó lại, chúng ta mai táng cho Sean trước 
đã.” 


Bên bìa rừng lại có thêm một đống đất nhỏ. Bên cạnh đống đất, họ bứng một cây nhỏ ra trồng, 


Trang 1.752/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên thân câu to bằng miệng bát được khắc hàng chữ “Sean, một nhà thám hiểm vĩ đại của thế 
kủ hai mươi mốt, an nghỉ tại nơi đâu.” 


“Ngày hôm đó, sắc trời rất u ám, dường như trời tối quá sớm. Lồng ngực tôi như thể có một 
tảng đá khổng lỏ đang đè nặng, làm tôi không sao thở nổi. Cảm giác ấy như thế nào, tôi không 
diễn tả được, tôi muốn khóc, nhưng lại không thể òa lên, chỉ thấu có áp lực nặng nề dồn nén, 
khiến tôi mỗi bước đều phải hết sức khó nhọc lê chân. Nếu không phải sau nàu gặp được Mã 
Cát, tôi nghĩ, không biết mình có thể tiếp tục cảm cự ở vùng đất Shangri-la đó nữa hay không. 
Tôi là người đã đưa Sean gia nhập đội ngũ này, chính tôi là người đã đưa ân nhân cứu mạng 
mình lên đoạn đầu đài, khi ấu, tôi cứ luôn tự trách mình như thế. Cuối cùng, rốt cuộc tôi đã hiểu 
được tại sao mình không thể khóc được... Nước mắt, không thể nào cuốn trôi đi cảm giác hối 
hận trong lòng người ta được. Cái cây ấy, giờ chắc đã lớn lắm rồi. Sean từng nói, loài cây đó có 
thể sống cả mấy nghìn năm, không biết nghìn năm sau nữa, người ta có thể tìm được cái câu ấu 
giữa muôn vàn cây cối khác ở Shangri-la hau không... có lẽ...” Nhiều năm sau đó, Trương Lập 
đã viết như thế trong cuốn hồi ký của anh. 


Chôn cất Sean xong, họ lại tiếp tục lên đường, ban ngày đi dọc theo mép bình đài, ban đêm 
dựng trại ở lưng chừng vách đá, mỗi ngày đeo trên lưng năm mươi ki lô gam đồ đi bộ hai mươi 
cây số. Vì sự ra đi bất ngờ của Sean, không khí trong đội cũng trở nên nặng nề khó tả. 


Họ đi gần một tháng trên tầng bình đài thứ hai, càng tiến về phía trước, thực vật trong rừng 
càng thấp nhỏ hơn, nhưng chủng loại cũng phong phú hơn nhiều. Họ gặp phải đủ thứ sinh vật 
lụ kỳ cổ quái, có con rắn đuôi như con lươn; hoặc một loài sinh vật toàn thân gồ ghể đầy gai, 
vừa giống thằn lằn lại vừa giống cá sấu; hoặc loài động vật thể hình như tê giác, toàn thân mọc 
đây gai nhọn, phần miệng lại to cứng như mỏ vẹt; hoặc có loài lại đầu lừa miệng ngựa thân 
hươu, đuôi thì giống như đuôi chuột; ngoài ra còn có các loại giống như khỉ, chim, đại bàng, tất 
cả đều là những loài chưa từng xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào. Họ tra ra rất nhiều hình ảnh 
phục dựng 3D của các loài sinh vật tiền sử trong máy tính của giáo sư Phương Tân, nhưng cũng 
đều chỉ là giông giống chứ không phải, không thể nói được rốt cuộc chúng thuộc giống nào loài 
nào. Có điều, lòng nhiệt tình của cả nhóm đối với vấn đề này cũng không cao nữa, bởi người có 
hứng nhất, thích giảng giải nhất đã không còn nữa, gặp phải loài sinh vật nào trông có vẻ nguụ 
hiểm hoặc thể hình to lớn, cả bọn lại đi đường vòng tránh qua. Ngoài ra, cũng có mấy lần họ 
gặp phải bọn thằn lằn săn mồi theo đàn kia, mau mà năng lực quan sát của Nhạc Dương cũng 
chẳng kém gì bọn thằn lằn trinh sát biết đổi màu ấy, nên bọn Trác Mộc Cường Ba mới không 
phải chính diện đụng đầu với lũ săn môi đáng sợ đó. 


Nhưng không thấy bất cứ dấu tích nào của con người. Dựa trên những gì ghi chép trong Nhật kú 
thôn Công Bố, ít nhất bọn họ đã bỏ qua mấy chỗ di tích cổ, có điều trong đó cũng nhắc đến, 
các di tích cổ ấy đều đã bị hoang phế từ mấy trăm năm trước rồi, sau này cũng hầu như không 
còn ai đến những nơi đó nữa. 


Dọc đường thảng hoặc cũng có những tình huống bất ngờ, gặp phải một loài động vật thể hình 
to lớn lại có cảm quan nhạy bén từ trong rừng ào ra tập kích, trong đó có tới mấy lần bị bọn 
động vật lớn hợp thành một đàn tấn công, cuối cùng gây ra lở đất. Về sau, họ còn bị lũ chim 
khổng lô ở đâu để mắt, mau mà chạy nhanh lấn tuột vào trong rừng, mới tránh được bị bọn chim 
kia không kích. 


Cuối cùng, nước uống đã dùng cạn kiệt, họ buộc phải đi sâu vào rừng tìm kiếm nguồn nước. 


Trang 1.753/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Băng qua thảo nguyên, qua khu vực toàn cây họ dương xỉ thấp tè chịu được hạn hán, lại một lần 
nữa bước chân vào khu rừng ẩm ướt, băng lạnh, tối tăm. Không hiểu tại sao, mỗi lần đi sâu vào 
rừng, Trác Mộc Cường Ba đều thấy không được thoải mái, cảm giác như có người đang ngấm 
ngầm nhìn trộm mình vậu. 


Khu rừng lần nàu đã khác hẳn với mấy lần trước, thực vật um tùm, tán lá sum suê rậm rạp, càng 
đi vào bên trong, hơi ẩm càng nhiều, lớp bùn bên dưới đã ngập tới gần mắt cá chân họ rồi. 


Đi chưa được bao lâu, Lữ Cánh Nam bỗng nhắc: “Chú ý cảnh giới, thực vật ở đây bắt đầu thấp 
nhỏ đi rồi đấy.” 


Mọi người đều hiểu ú Lữ Cánh Nam, đây là kinh nghiệm họ rút ra được ở Shangri-la nàu, khi câu 
cối cao lớn khổng lồ, còn mặt đất lại không có loài thực vật cỡ nhỏ nào, thông thường các loài 
sinh vật xuất hiện đa phần đều thuộc loại thể hình to lớn kênh càng, đó cũng là để thích ứng với 
môi trường sống. Mà sinh vật khổng lỏ ở Shangri-la này, không phải đơn độc hành động, thì 
cũng là loại thiểu năng trí tuệ, đối phó với bọn đó vừa dễ tấn công, mà cũng dễ né tránh. Thế 
nhưng, khi rừng cây xuất hiện các loại thực vật thấp nhỏ, thì lũ sinh vật nhỏ cũng có chỗ náu 
thân, tệ hơn nữa là, những loài đó thông thường đều sống theo bảy lớn, chẳng may đụng độ với 
chúng, thực đúng là giết hoài cũng chẳng hết. Bọn họ đã mấy lần nếm mùi đau khổ rồi! 


Cảm giác lạnh lẽo âm u, tiếng gió rú gào giữa các tán cây rừng thi thoảng pha lẫn với tiếng gầm 
của những loài dã thú chưa biết tên, còn trước mặt bọn họ, xương cốt của các loài thú hoang 
cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Nơi này như thể một lò sát sinh thời cổ đại, cứ bước được vài bước 
là lại thấy một bộ xương tương đối hoàn chỉnh, hình thái muôn hình vạn trạng, gió thổi qua, 
chốc chốc lại phát ra những âm thanh “u u” rợn người. Còn cả một số sinh vật khổng lô, nhìn 
có vẻ như mới chết không bao lâu, lạ một điều là, bên ngoài bộ xương của chúng vẫn còn một 
lớp biểu bì chi chít những lỗ nhỏ trông như cái sàng. Tiếng “u u u” chính là âm thanh khi gió 
thổi vào những bộ xương có lớp da bọc bên ngoài ấu phát ra. 


Lữ Cánh Nam bất giác nhíu mày, thứ gì đã tạo ra những xác chết thế này chứ? Nhện ư? Bọn 
nhện cũng thích bơm dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, khiến phần bên trong con mỗi từ từ tan 
chảy, sau đó hút lấy dinh dưỡng. Có điều nhện rất hiếm khi hành động theo bầy đàn, hơn nữa 
vết thương do chúng gây ra là vết thương không có hình dạng cố định, còn những vết thương 
này đều hình tròn, giống như kim châm vậy. Phải chăng là lũ muỗi? Không, ở đây có rất nhiều 
xương động vật nhỏ, nhỏ đến mức lũ muỗi đại tướng kia khó mà tấn công được, hơn nữa hoàn 
cảnh nơi này cũng rất không thích hợp cho việc bay lượn. Phải là một loài hút máu nhỏ hơn, 
sống theo bầu đàn, có bộ xương vỏ ngoài tương đối cứng rắn và dẻo dai để đối phó với các loài 
thực vật đầu gai nhọn, có lẽ không biết bay, nhưng tốc độ bò trườn trên mặt đất nhất định rất 
nhanhÏ 


Lữ Cánh Nam bèn nói suy nghĩ của mình ra. Từ khi Sean ra đi, bọn họ chỉ còn có thể dựa vào 
phán đoán của mình để nhận biết các loài quái thú sắp phải đối mặt. 

Đường Mẫn hơi sợ hãi, dè dặt đề nghị: “Hay là, chúng ta lấy nước ở đây rồi đi luôn cho nhanh.” 
Lúc này phía trước họ không hề có dòng suối nào, chỉ có một đám đất bùn nhão nhoẹt. Đường 
Mẫn nói lấy nước, là chỉ cách dùng bao vải bọc lấy đất bùn ép ra nước. Đây là phương pháp 
thường dùng khi ở giữa chốn hoang vu một thời gian dài mà không tìm được nguồn nước, cũng 
không có công cụ nào thích hợp để đào nước ngầm. 


Trang 1.754/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Mẫn Mẫn lo xa quá đấy, nói gì thì nói chúng ta cũng đều được huấn 
luyện đặc biệt có bài có bản, lại còn cả những trang bị mới này nữa chứ. ” 


Đội trưởng Hồ Dương lên tiếng cảnh cáo: “Nhạc Dương, đừng khoác lác thế, chú ý quan sát đi.” 


Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay Mẫn Mẫn nói: “Không sao đâu, ít nhất đến giờ chúng ta vẫn 
chưa thấu có gì nguụ hiểm.” 


Trong lúc nói chuyện, Trác Mộc Cường Ba nhận ra Trương Lập đang dựa người vào một gốc 
câu nghỉ ngơi, hơi thở của đội trưởng Hồ Dương cũng trở nên nặng nề, gã bèn nói: “Nghỉ ở đâu 
một lát đã.” 


Nhưng Trương Lập đã đứng lên nói: “Biết đâu phía trước có nguồn nước luôn rồi! ” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Độ mềm và độ ẩm của bùn đất phân bố rất đều, phía trước có khả 
năng là đầm lầy hoặc hố bùn thôi.” Anh cũng muốn nghỉ ngơi một lát, lưng đeo một đống nặng 
trịch bước đi trên đất bùn nhão nhoét, thực sự là rất tốn sức. 


Trương Lập nói: “Vậu để tôi lắp ăng ten.” Giờ cứ mỗi lần bọn họ dừng lại, Trương Lập liền lập 
tức bật hệ thống radar lên, cũng là một biện pháp để đảm bảo an toàn khá hữu hiệu. Có điều 
khoảng thời gian này, Trương Lập tương đối trầm mặc hơn. 


Đội trưởng Hồ Dương đặt ba lô xuống bên cạnh, chọn lấy một khúc rễ câu khô ráo ngồi phịch 
xuống, bỗng nghe “rắc” một tiếng, rễ cây đã gãy lìa. Thế cũng chưa là gì, lại thấy một vật trăng 
trắng bay vèo ra từ giữa đám rễ cây bùng nhùng. Đội trưởng Hồ Dương tưởng là côn trùng gì đó, 
lập tức giật bắn mình nhảy thót lên. Pháp sư Á La vươn tay ra bắt lấu, thì ra là một khúc xương 
trắng. Đội trưởng Hồ Dương thấy vậy bèn lâm bảm: “Chỗ này cứ quái quái kiểu gì ấy, đâu đâu 
cũng toàn xương trắng.” 


Sau lưng họ là một đống xương trắng chất lẫn lộn, lờ mờ có thể nhận ra vài bộ còn nguyên vẹn, 
còn một bộ xương khổng lô ít nhất cao ba mét, dài khoảng mười mét bị ngập một nửa trong 
đâm lâu. Pháp sư Á La nhìn khúc xương dài trong tau mình, nét mặt có vẻ ngần ngừ nghỉ hoặc. 
Lữ Cánh Nam để ý đến vẻ mặt ấu của pháp sư Á La, cũng đưa mắt nhìn khúc xương, bất giác 
giật mình ngạc nhiên: “Đó là... ” 


Pháp sư Á La đã bước tới gần chỗ đội trưởng Hồ Dương, nghỉ hoặc nói: “Cho tôi xem khúc rễ 
câu bị gãy kia được không? ” 


Đội trưởng Hồ Dương không hiểu gì, nhưng vẫn nhổm người đứng lên. Pháp sư Á La cẩn thận 
quan sát khúc rễ câu, có lẽ là một đoạn rễ gồ lên của cái cây to phía sau lưng Hồ Dương, chỉ 
thấy ở chỗ gãy lìa ấy có một cái lỗ, bên trong còn vài khúc xương trắng toát nữa. Pháp sư Á La 
lại kiểm tra thân cây to đó, quả nhiên lại phát hiện thêm mấy khúc xương khác mắc kẹt giữa các 
kẽ câu, hoặc có thể nói, chúng được thân câu bao bọc bên trong cũng không sai. 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy xương trắng kẹt trong thân câu, ngạc nhiên nói: “Thế nàu 
là sao nhỉ? Trong thân cây có xương? Có động vật gì chết trong thân cây được nhỉ? ” 


Pháp sư Á La lắc đâu, Lữ Cánh Nam cũng lên tiếng: “Đâu giống như xương người hơn.” 


Pháp sư Á La gật đầu tán thành: “Ừm, đây là xương đùi của người.” 


Trang 1.755/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đều đứng bật dậy đến bên cạnh cái câu ấu. Trác Mộc Cường 
Ba hỏi lại cho chắc: “Xương người? Sao lại ở trong thân cây? Ở gần đây có người à? ” 


Pháp sư Á La đáp: “Chắc là một dạng thụ táng. Thời cổ đại, ở Tây Tạng cũng có khá nhiều hình 
thức thụ táng khác nhau, một trong số đó là đặt xác hoặc tro cốt, hoặc bình đựng tro cốt của 
người chết vào khe nứt trên thân câu, hoặc chôn bên dưới gốc cây.” 


Đường Mẫn mừng rỡ thốt lên: “Vậu có nghĩa là gần đây có người sống rồi? ” 


Pháp sư Á La mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Nhạc Dương đã trả lời thay: “Có thể rất lâu trước đâu 
từng có người, hoặc giả ở sâu trong rừng có di tích của một bộ lạc nào đấy. Nhưng giờ thì sợ 
rằng không còn nữa rồi, nhìn ở đây có nhiều xương cốt động vật như vậy, không giống nơi có 
người ra vào cho lắm.” 


Thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba nói: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên 
đường. ” 


Nhạc Dương lại bổ sung: “Tất nhiên, cũng có khả năng có người. Mà dù chỉ có di tích thôi thì 
cũng tốt mà, nếu là thôn làng bỏ hoang chưa lâu lắm, biết đâu chúng ta còn tìm được mấy bộ 
quần áo thì sao.” 


Tiếp tục đi thêm về phía trước, bùn nhão dưới chân mỗi lúc một sâu, bọn họ chỉ có thể dùng dâu 
móc đu trên câu. Có điều, vùng đầm lầy này cũng không lớn lắm, không bao lâu sau đã thấy 
thấp thoáng trong rừng một dòng suối nhỏ trong vắt chảy ngoằn ngoèo, nước suối trong thấu 
đáy, phản chiếu từng mảng lá xanh bùn vàng xung quanh, lập tức khiến người ta cảm thấy thanh 
bình lạ thường. Nhạc Dương nôn nóng muốn nhảy xuống bên bờ suối, nhưng đúng lúc ấy, cả 
Trác Mộc Cường Ba lẫn Ba Tang đồng thời cảm nhận được bên dưới có gì đó nguụ hiểm! 


“Nhạc Dương! Đừng xuống đói! ” Trác Mộc Cường Ba hét lên hơi chậm mất một chút, hai chân 
Nhạc Dương đã chạm đất. Nhưng gót chân anh chàng hóa ra không giẫm lên mặt đất, mà chỉ 
thấy cả một khoảng đất bên cạnh dòng suối bỗng nhiên nhung nhúc chuyển động, nào thấu đất 
vàng lá xanh gì đâu, mà thì ra là cả một lũ gián to tướng! Lũ gián ấy tụ lại rất ngay ngắn, màu 
vàng nâu trên cơ thể chúng thoạt nhìn trông chẳng khác nào bùn đất. Cú đáp của Nhạc Dương 
đã làm kinh động cả bầy gián xung quanh. Đội trưởng Hồ Dương ở trên câu không kìm được 
buột miệng kêu lên: “Gián khổng lồ! ” 


Cũng may Nhạc Dương vẫn chưa thu dâu móc lại, nghe thấy tiếng hét của Trác Mộc Cường Ba, 
anh chỉ nhún chân xuống như chuồn chuồn điểm nước, rồi lại đu tiếp lao vút lên. Có điều trong 
lúc hoảng hốt, anh đã tương nguyên ra cả một băng đạn như một phản xạ có điều kiện. Hành 
động ấy rõ ràng đã gâu họa to, không biết xác chết của bọn gián nguyên thủy ấy phát ra chất 
thông tin gì, mà những con gián khác lập tức bắt đầu phát động tấn công. 


Bọn gián đó, có thể không lợi hại bằng lũ côn trùng khổng lỏ họ từng gặp phải trước đâu, nhưng 
vô số thân thể dài hơn ba chục xăng ti mét phủ kín cả một khoảng mặt đất như thế, cũng đủ 
khiến người ta run lên sợ hãi. Tệ hơn nữa là, bọn gián đó biết leo cây, vậy là ngay cả trên câu họ 
cũng không còn an toàn. 


Những kẻ gây hỗn loạn đầu tiên là bọn gián nhỏ chưa trưởng thành, vỏ giáp bên ngoài của 
chúng mới là từng khúc từng khúc một, pha lẫn hai màu trắng và vàng nâu, mặc dù không có 


Trang 1.756/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


móc răng cưa như bọ ngựa, nhưng sáu cái chân của chúng đều có móc ngược, bị quẹt phải một 
cái là đủ toác thịt ra. Trước đây chẳng ai để ý đến miệng gián thế nào, cũng chẳng ai quan tâm 
xem chúng ăn uống ra sao, giờ gặp phải bọn gián dài cả thước này, họ mới nhìn rõ cái miệng 
của chúng. Những cái miệng hình tam giác nhọn, hơi giống miệng chuồn chuồn hay bọ ngựa, 
trên dưới đều có hàm, bên trong có rất nhiều xúc tu cuồn cuộn nhu động. Vừa thấy bọn gián bò 
lên, Đường Mẫn đã lập tức kêu rú ầm ï. 


Lãnh địa của bọn gián này rất rộng, tốc độ leo câu lại nhanh đến kinh hồn, chẳng những vậy, dù 
họ bắn dâu móc về hướng cây nào, thì bọn gián bên dưới gốc cây ấy cũng lập tức bò lên ngaụ. 


“Khốn thật! Bọn chúng làm gì có mắt? Sao lại biết vị trí của chúng ta được chứ nhỉ? ” Trương 
Lập ngoác miệng ra chửi, vừa đặt chân xuống, suứt chút nữa bị một con gián bò lên đùi, may mà 
kịp giơ súng bắn hạ. 


Lữ Cánh Nam đáp: “Cảm ứng rung động. Gián có thể cảm ứng được rung động nhỏ như lá rơi ở 
khoảng cách vài trăm mét, nói gì đến rung động mạnh khi dây móc bắn vào cành cây chứ.” Vừa 
nói, chân cô vừa giẫm lên lưng một con gián, chất dịch màu trắng bắn tóe ra khiến cô chỉ muốn 
nôn mửa, vội vàng lật cổ tau, bắn dâu móc đu người sang một thân cây khác. 


“Bọn chúng, bọn chúng đâu có ăn thịt, sao cứ đuổi theo chúng ta làm gì thế nhỉ? ” Đường Mẫn 
thắc mắc hỏi Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba cũng giẫm bẹp gí hai con gián, nhưng trong đầu gã lúc này lại đang nghĩ 
đến một chuyện khác: “Sáu cái chân mọc đầy gai móc, phần đầu hình nửa bầu dục, tốc độ bò 
cực nhanh, cắt đầu đi vẫn có thể sống được thêm ba tiếng đồng hồ, trong hoàn cảnh không có 
thức ăn và nước uống vẫn sống được thêm một tuần, nếu không tiêu hao thể lực còn có thể kéo 
dài được lên đến ba tháng, sức sống cực mạnh, loại động lực thích hợp nhất, lẽ nào chính là chỉ 
thứ này? Trung tâm của các loại cạm bẫu máy móc lẽ nào chính là bọn chúng? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Ai bảo chúng không ăn thịt? Bọn chúng là động vật ăn tạp, cái gì 
chẳng xơi.” 


Nhạc Dương cũng nói: “Đúng đấy, ở chỗ chúng ta người ta gọi gián là `mụ trộm mỡ, nếu đã ăn 
mỡ, thì chắc chắn là không ăn chay rồi.” 


Lữ Cánh Nam đột nhiên giật mình, sực nghĩ ra: “Phải rồi, tấn công theo bảy đàn kiểu này có 
đúng là gián không nhỉ? Tại sao toàn là các cá thể chưa trưởng thành không có cánh? Không! 
Bọn này không giống gián lắm, mà giống loài bọ chó hút máu nhiều hơn! ” 


Dường như để nghiệm chứng suy nghĩ của Lữ Cánh Nam, vài con gián đột nhiên lợi dụng sức 
bật của chi sau mạnh mẽ bắn người lên cao. Tình hình càng thêm nghiêm trọng, tốc độ và độ 
cao của những cú nhảy ấy chẳng khác nào bau. Ở đâu mà gặp phải một đám côn trùng biết baụ 
thì đúng là chẳng còn gì tệ hơn được nữa. Trác Mộc Cường Ba lập tức đưa ra quyết định: “Tản 
ra chạy! ” Đoạn dẫn theo Đường Mẫn đột phá về phía phải. 


Đây là kinh nghiệm họ rút ra được sau nhiều lần đụng độ với các quần thể sinh vật số lượng lớn. 
Một khi phân tán, số lượng truy binh phía sau cũng sẽ bị tản ra, mà thông thường bọn chúng 
cũng rất hiếm khi bay ra khỏi vòng lãnh địa của mình. Đồng thời, sau khi phân tán lại không lo 
lỡ tay làm bị thương người của mình, phiển phức cũng giảm đi đáng kể. Với trang bị vũ khí hiện 


Trang 1.757/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giờ của họ, đã đủ để bảo đảm an toàn của cá nhân rồi, cộng với hệ thống thông tấn hiện đại, có 
thể nhanh chóng tìm được vị trí của những người khác, không sợ bị lạc trong rừng sâu. 


Tám người tản ra tám hướng khác nhau, Nhạc Dương đi sâu vào rừng, Trương Lập thì xuôi theo 
dòng suối, lao thẳng vào chỗ bọ chó nhiều nhất, anh định dẫn dụ đám đông nhất theo mình. 
“Này, anh cẩn thận đấu! Trương Lập! ” Nhạc Dương hét lên trong bộ đàm, nhưng anh cũng 
không dám khẳng định Trương Lập có nghe lọt lời mình không. Nhạc Dương rất lo Trương Lập 
vì cái chết của Sean mà nghĩ quấn. Xa xa vang lên tiếng nổ “ầm ầm, ầm âm”, Ba Tang đã bắt 
đầu ném lựu đạn ra rồi. 


Lúc Trương Lập dừng lại, trên người đã có mấy chỗ bị cào rách, cánh tay hình như bị một con 
chẳng hiểu là gián hay bọ chó ấy móc vào, lòi cả thịt ra ngoài, nhưng cũng coi như đã thoát 
được sự truy đuổi của chúng. Thông qua thiết bị thông tấn, anh nhận ra, người ở xa nhất là Ba 
Tang, hai người cách nhau tới khoảng năm ki lô mét, còn người ở gần nhất là pháp sư Á La, có 
điều cũng cách tới khoảng 1, 7 ki lô mét. Khi anh phát tín hiệu an toàn, ba người khác cũng 
đồng thời phát ra tín hiệu an toàn, chỉ có Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương và 
Ba Tang là chưa xác định được vị trí an toàn, có điều bốn người bọn họ chắc đều biết làm thế 
nào để thoát khỏi lũ gián. Trương Lập phần nào vên tâm, lấy băng cấp cứu ra băng qua cánh ta 
bị thương, bắt đầu lần mò tiến lên phía trước. 


Lội qua bờ suối bên trái, đi ngược dòng tiến lên phía trước, xuyên qua một vùng cỏ rậm rạp um 
tùm, rồi leo qua một con dốc đất và đá vụn, xương trắng đã thưa dần, tiếng suối nước vang lên 
rõ hẳn. “Chà chà.” Trương Lập bất giác than thầm một tiếng, đã đến đầu nguồn của con suối 
này rồi. Lại một thác nước, từ tầng bình đài thứ ba lấn khuất trong sương mù chảy xuống, tựa 
như bị ngọn gió trên cao thổi tan, đến nơi đây chỉ còn một dòng nhỏ mong manh, chảy dọc 
theo những dây leo xanh biếc ngoằn ngoèo rỏ xuống, như thể một nàng tiên nữ đang gội đầu 
chải tóc. Cảnh đẹp như tranh, dường như khiến quả tim nặng nề co thắt lại của Trương Lập 
cũng thấu dần nhẹ nhõm. 


Đá núi màu đỏ và câu rừng màu xanh xung quanh quây lại thành một hố trũng, bao bọc lấy một 
viên minh châu màu phỉ thúu, viên ngọc ấu cũng phản chiếu mọi cảnh vật xung quanh, gió thổi 
rì rào bên ngoài không thể nào cuốn vào trong. Nơi đây tựa như một cái chậu khổng lô, những 
dòng khí lưu chảm chậm lưu động bên trong. Thế nhưng, đột nhiên, trong mắt Trương Lập, 
cảnh sắc tuyệt vời xung quanh đều nhòa đi không còn màu sắc, anh chàng trợn tròn mắt, há hốc 
miệng nhìn ra giữa hồ, thời gian dường như đứng lại, cả linh hồn bất giác cũng rời khỏi xác thân 
phàm tục bay ra ngoài. 


Gặp gỡ Mã Cát 


Trong hồ nước xanh biếc hoàn toàn thoát lụ khỏi hiện thực ấy, một cô gái, không phải, một cô 
gái xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải, là một tiên nữ mới đúng, nàng tiên nữ ấy đang tắm! 
Cô xoay lưng về phía Trương Lập, chảm chậm đứng dậy trong làn nước. Mái tóc dài đen mượt 
mềm mại như tơ, giống như một tấm gấm lụa đen lớn khoác lên bờ vai nàng tiên nữ; làn da 
trắng muốt như dương chỉ bạch ngọc, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hoàn 
mỹ, không thể tìm đâu ra một tì vết; những đường cong mềm mại quyến rũ, không biết bàn ta 
của vị thần nào đã phác nên những đường nét hoàn mỹ đến rung động lòng người như thế, 
khiến người ta chỉ thấy thật hết sức thích đáng, thêm một chút hau bớt một chút cũng đều không 
được. 


Trang 1.758/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nàng tiên nữ khẽ lắc đầu, vô số hạt trân châu lóng lánh trong suốt bắn tung lên không trung. 
Mái tóc mượt, đôi mày ngài, chiếc mũi thon, làn môi đỏ thắm như chu sa, gương mặt lung linh, 
cùng đôi mắt sáng như hai vì sao rơi xuống, cặp lông mi hơi cong lên mang theo cả mấy hạt 
nước nhỏ li ti, toàn bộ đều lọt hết vào mắt Trương Lập. Tim anh ra sức đập dồn. “Thình thịch 
thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...” Dẫu có đeo theo năm mươi ki lô 
gam đi liên tiếp không ngừng nghỉ hai mươi cây số, dù phải đối mặt với cả đàn gián vô số con, 
tim Trương Lập cũng chưa từng đập nhanh và mạnh đến thế lần nào. “Nếu được nhìn gần hơn 
một chút nữa thôi thì đời này chẳng còn gì hối hận nữa rồi. Nếu tiên nữ cùng mình chuyện trò 
một lúc thôi, thì dù sau đó có chết ngay lập tức cũng đáng lắm.” Trong đầu Trương Lập nghĩ 
thế, tự nhiên đưa tay lên gỡ thiết bị thông tấn gắn trước mắt xuống, chảm chậm nhích lên phía 
trước. 


Hai tay tiên nữ khẽ giơ lên, cánh tay như ngó sen, mười ngón tay như mười cọng hành. Cô 
đứng vên, trời đất cũng như nhòa sắc, gió tự nhiên dịu dàng; cô cử động, động tác yêu kiều uuến 
chuuển mê hồn; cô hơi chau mày, cơn gió kia thổi làn nước biếc gợn lên những hàng sóng lăn 
tăn; đôi mắt cô sáng bừng, trời đất cũng như sáng bừng lên theo. Không cười cũng không giận, 
không hờn không dỗi, thế mà đôi mắt kia tựa như toát lên ngàn mối tơ tình. Trương Lập cách 
nàng tiên nữ mỗi lúc một gần hơn, càng nhìn càng thấy si mê, thậm chí nhất thời quên cả mình 
đang ở đâu, chân đứng không vững, “bịch bịch” một tiếng ngã lăn ra đất. 


Mặt Trương Lập áp lên mặt đất lạnh lẽo, khóe miệng đã có máu rỉ ra, nhưng anh chẳng hề thấu 
đau chút nào, phản ứng đầu tiên của anh là, mình đang nằm mơl Đúng vậy rồi, sau hơn một 
tháng trời quần thảo với các loại quái vật ở Shangri-la này, bỗng dưng lại gặp một đồng loại ở 
chốn đây, mà lại còn đẹp như thế này nữa, bất kể thế nào thì Trương Lập cũng không dám tin 
những gì trước mắt mình bây giờ là sự thực. 


Thế nhưng, khi anh ngấng đầu lên lần nữa, lại nhìn thấy nàng tiên đó đang khoan khoái vùng 
vẫu trong làn nước. Trương Lập bèn dụi mạnh hai mắt, rồi bấu mạnh vào má mình một cái, đau 
thật, cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính của một màn kỳ ngộ. Nhưng anh 
không hể phát hiện ra, ngay phía trên đầu mình, có một bóng đen khổng lỏ đã lẳng lặng che 
phủ. 


Đột nhiên, một làn hơi nóng phừng phả vào lưng Trương Lập, là gió sao? Trương Lập cảm giác 
không giống lắm. 


Anh bèn ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to, sém chút nữa là trợn lên chỉ còn tròng trắng. Một cái 
đầu to tướng gí sát trước mặt anh, cơ hồ mũi đã chạm vào mũi, cái đầu ấu, chắc trăm phần trăm 
không thể nhỏ hơn đầu một con voi châu Phi được. Cái gì vậy? Quái vật gì thế? Trương Lập 
nhảy dựng lên, ngã bổ ngửa về phía saul 


Lúc ngã ngửa ra, Trương Lập mới phát hiện, thì ra đó là một con thằn lằn cổ dài đã trưởng 
thành, họ đã gặp loài thú khổng lồ dài tới hơn ba chục mét này trong rừng rồi. Chúng là loài 
động vật hiển lành, chỉ ăn cỏ. Con thú khổng lồ tròn đôi mắt to tướng, tò mò quan sát kẻ lạ mặt. 
Trương Lập không biết lấy dũng khí ở đâu, vội đưa một ngón tay đặt lên môi, làm động tác ra 
hiệu không được lên tiếng. Nhưng cú ngã của anh đã làm kinh động đến nàng tiên nữ đang tắm 
trong hồ, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng chất vấn. Trương Lập vội lén lút bò ra khỏi bãi cỏ 
như một con chuột. Bên tai còn loáng thoáng nghe thấy nàng tiên nữ ấy đang lớn tiếng nói gì 


Trang 1.759/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đó, hình như đã nhìn thấy anh, nhưng đầu óc Trương Lập lúc này chỉ toàn những tiếng “ong 
ong ong”, máu trong cơ thể đều dồn cả lên đầu, tiếng gì cũng chẳng nghe rõ nữa rồi. 


Trương Lập bò đến chỗ cách bờ hồ một khoảng khá xa, nơi này có lẽ an toàn rồi, chắc là không 
bị phát hiện đâu, anh thầm nhủ. Anh nằm lăn ra đất thở hồng hộc, nhịp tim vẫn chưa trở lại 
bình thường. Một đợt rung động nhè nhẹ bỗng làm Trương Lập giật bắn mình, giờ mới phát 
hiện ra đồng hồ nguyên tử đang rung lên, những người khác đã tìm đến đâu rồi. Anh vội đeo lại 
thiết bị thông tấn, nhìn số liệu trên màn hình, họ đã đến rất gần rồi! 


Trương Lập cuống hết cả lên, lòng dạ rối bời, không phải vì anh sợ mình bị phát hiện, mà là bởi 
trong cái đội này có quá nhiều “thành phân bất lương”, ngoài pháp sư Á La và hai cô gái, bốn 
người khác đều là phần tử nguy hiểm, đặc biệt là Cường Ba thiếu gia, Trương Lập đã liệt gã vào 
hạng phần tử khủng bố hàng đầu rồi. 


“Trương Lập, không sao chứ? Sao lại gỡ thiết bị truyền tin xuống? Gọi mãi cũng không trả lời, 
còn tưởng anh bị quái thú ăn thịt mất rồi cơ đấy! ” Giọng Nhạc Dương vang lên trong thiết bị. 
Trương Lập vừa bật thiết bị truyền tin lên, những người khác liền lập tức biết được vị trí của anh. 


“Đâu... đâu có đâu! Tôi... tôi... tôi đang trinh sát! ” Trương Lập bối rối đáp. Bấy giờ, bên dưới 
dốc đá hình tròn ấy đã thấu bóng dáng Trác Mộc Cường Ba xuất hiện. Trương Lập vội vàng 
xuống đón, anh chẳng mong muốn nàng tiên của mình bị bao nhiêu người nhìn thấu trong tình 
trạng đó. 


“Cậu không sao chứ? ” Thấy Trương Lập đi xuống, Trác Mộc Cường Ba mới yên tâm. 


“Ối, tay anh bị thương rồi, có phải bị bọn gián kia làm bị thương không? ” Đường Mẫn thoạt 
nhìn đã thấy vết thương chạy dài trên cánh tay Trương Lập. 


“Hả? À, chắc là thế.” Chính Trương Lập cũng đã quên mất mình bị thương lúc nào, trong đầu 
lúc nàu chỉ nghĩ đến phía bên kia dốc, vừa liếc thấy Nhạc Dương đang định đi lên, vội vàng nói: 
“Đừng lên đó! Nguy hiểm! ” Tuy rằng quan hệ của anh và Nhạc Dương xưa nay vốn rất tốt, có 
điều lúc này, Nhạc Dương tính ra cũng chỉ nguy hiểm kém Cường Ba thiếu gia một chút mà 
thôi. 


“Sao thế? Trên đó có gì hả? ” Nhạc Dương giật mình kinh ngạc, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. 


Trương Lập giơ cánh tay bị thương lên cho Đường Mẫn kiểm tra, gương mặt lộ ra vẻ kinh 
hoảng: “Khủng khiếp lắm, đừng lên đó! Khủng khiếp lắm! ” 


Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương gần như cùng lúc kiểm tra vũ khí trên tau, nếu có con quái thú 
nào bất ngờ xông ra, súng mà kẹt đạn thì cảm như chết chắc. 


“Là thứ gì? Đáng sợ lắm à? ” Lữ Cánh Nam nghiêm túc hỏi. 


Đầu óc Trương Lập như một mớ bùng nhùng, chỉ biết hàm hồ đáp: “Tôi... tôi không biết, tóm 
lại là, đáng sợ lắm, khủng khiếp lắm! ” 


Mọi người đều biết, ở nơi nàu đích thực có rất nhiều loài quái thú không thể chỉ dùng một hai 
câu mà có thể hình dung được. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt bấn loạn của Trương Lập, bọn Trác Mộc 
Cường Ba đã bắt đầu nghĩ xem có nên lùi lại đi vòng đường khác hay không rồi. 


Trang 1.760/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Chẳng lẽ, còn kinh khủng hơn cả bọn thằn lằn khổng lồ à? ” Trong trí nhớ của Nhạc Dương, 
lần gặp phải con thằn lằn khổng lô đó rõ ràng là chuyện khủng khiếp nhất. 


“Còn đáng sợ hơn cả trăm lần! ” Trương Lập đã bắt đầu nói năng lung tung. 


“Thế so với bọn muỗi kia thì sao? ” Đối với Đường Mẫn, lũ muỗi cỡ đại tướng ấy mới là những 
sinh vật đáng sợ nhất, xấu xí nhất. 


“Làm sao mà so sánh được! ” Trương Lập thầm nhủ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: 
“Còn ghê hơn lũ muỗi ấy cả vạn lần! ” Miệng thì nói vậy, trong đầu anh lại cứ nghĩ về cảnh 
tượng lúc nãy vừa mục kích, nói một hồi, bỗng cảm thấy có hai dòng chất lỏng nong nóng chảu 
phía trên môi. 


“Ủa!l Anh chảy máu mũi kìal ” Nhạc Dương chỉ vào mặt Trương Lập nói. 


Trương Lập đưa ngón tay lên quẹt, máu trong người vẫn nóng phừng phừng, sôi sùng sục, đành 
nghiến răng nói bừa: “Lợi hại chưa, tôi mới chỉ nhìn một cái đã sợ đến chảy cả máu mũi rồi! Tôi 
thấu, tốt nhất cứ đi vòng qua thì hơn.” Nói thì nói vậu, nhưng trên mặt anh chàng lại lộ ra vẻ lưu 
luyến không nỡ rời đi. 


Đột nhiên, Trương Lập bỗng cảm thấy không khí có gì đó không ổn lắm, đến cả Đường Mẫn 
cũng ngừng việc rửa vết thương lại, trong mắt những người khác hiện lên một vẻ kỳ quái mà 
mình không sao hiểu nổi, tuổng như trước là kinh ngạc, sau đó là chăm chăm nhìn mình với ánh 
mắt nghi hoặc, rồi tựa hồ sực ngộ ra đạo lú gì đó, cuối cùng thì những ánh mắt ấy đều lộ ra vẻ 
coi thường, giễu cọt. 


Trương Lập nắc nỏm bất an ngoảnh đầu lại, lập tức hồn xiêu phách lạc, chỉ thấu nàng tiên đó đã 
mặc lại quần áo, đang đứng phía trên dốc đá nhìn họ với ánh mắt dò xét. Mái tóc búi lên kia vẫn 
còn nhỏ nước, quần áo mặc vội trong lúc cuống quứt vẫn chưa buộc gọn gàng, với sự tỉnh minh 
của đám người này, dẫu có dùng mông để suy luận, cũng biết rõ mười mươi vừa nãy Trương Lập 
đã làm gì. 


“Hừ, đáng sợ hơn thằn lằn khổng lồ một trăm lần hải ” Lữ Cánh Nam hờ hững nói. Gương mặt 
Trương Lập tức thì biến thành một quả cà chua chín nục, cả hai tai đều nóng bừng lên như bị lửa 
đốt. 


Chỉ nghe nàng tiên ấy cất tiếng hỏi: “Các vị là... người Hạ Qua Ba à? ” Tiếng Tạng cổ tiêu 
chuẩn, giọng nói trong veo ấy làm người ta nghĩ đến những vụn băng ngày đầu xuân. Cô thầm 
nhủ: “Làm sao thế được nhỉ? Nhìn phục sức của họ, đích thực không phải kiểu của người Hạ 
Qua Ba, nhưng mà, trên lưng họ đeo gì thế nhỉ? Mình chưa bao giờ thấy kiểu gùi nào như thế. 
Vả lại, người Hạ Qua Ba không phải bị tiêu diệt hết rồi sao? Đã bao nhiêu năm rồi không có ai 
từ dưới đó lên nữa. Địch ô trong thôn nói, những người băng qua được rừng Xương Trắng, ai 
cũng đều là dũng sĩ cả.” 


Lòng Trương Lập lúc này thật hoan hỉ không biết nên nói sao cho phải, không ngờ có thể nghe 
hiểu được! Không ngờ lại hiểu được lời tiên nữ ấu nói! Anh vội vội vàng vàng hấp tấp chạy vụt 
lên, lắp ba lắp bắp gượng gạo nói: “Chúng tôi... chúng tôi ở bên dưới lên.” Miệng thì nói, tay thì 
khua loạn xạ, trình độ tiếng Tạng cổ của anh cao nhất cũng chỉ đến mức ấu. Mặc dù pháp sư Á 
La có thể nói tiếng Tạng cổ rất lưu loát, nhưng Trương Lập không hề có ý định để ông lên tiếng 


Trang 1.761/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một chút nào. 


Nàng tiên ấy thoáng ngây ra, tựa như phải nghĩ ngợi giây lát mới lĩnh ngộ được những gì Trương 
Lập nói. Trương Lập vừa liếc thấy đám người bọn Trác Mộc Cường Ba đều tiến về phía này, lại 
vội vàng bổ sung thêm: “Cái nàu... cái kia... vừa nãu... bí mật! Bí mật! ” Ấp a ấp úng mãi, mới 
tìm được từ ngữ muốn biểu đạt. Lần này thì nàng tiên kia có vẻ đã hiểu, nhìn anh chàng mặt mũi 
đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống trước mặt, khuôn mặt cô cũng hơi ửng hồng, nhưng chỉ 
thoáng sau đã trở lại bình thường. Từ trên cao cô nhìn chằm chằm xuống mặt Trương Lập. Mặc 
dù không nói gì, nhưng vẻ mặt ấu đã rất rõ ràng: “Thì ra chính là anh! ” Ánh mắt ấu của cô làm 
trống ngực Trương Lập cứ đập lên thình thịch. 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đã lại gần, nàng tiên đó liền hỏi lại câu vừa nãy Trương Lập 
vẫn chưa trả lời trực tiếp: “Người Hạ Qua Ba à? ” Ảnh mắt đầy vẻ nghi hoặc. 


Pháp sư Á La chắp tau trước ngực đáp: “Chúng tôi từ bên ngoài tới. Bộ tộc Hạ Qua Ba mà cô 
nương nói, phải chăng là thôn làng hoang phế ở tầng bên dưới? Thật đáng tiếc, trong thôn đã 
không còn sinh linh nào nữa rồi? ” 


Đôi mắt trong veo như nước của nàng tiên ấy tức thời sáng bừng lên, hân hoan nói: “Ở bên 
ngoài? Các vị từ bên ngoài tới à! ” Tiên nữ vừa nở nụ cười, Trương Lập bỗng cảm thấy trên 
cánh đồng hoang trong tâm hồn mình lập tức nở đầy những bông hoa nhỏ đủ sắc màu rực rỡ. 
Lữ Cánh Nam lấy làm kỳ lạ, cô bé này sao mà biết được sự khác biệt giữa bên trong và bên 
ngoài nhỉ? 


“Con vật to quát Bạn nuôi hả? ” Tiếng Tạng cổ của Đường Mẫn rõ là giỏi hơn Trương Lập 
nhiều, cô là người đầu tiên trông thấy con thằn lằn cổ dài khổng lỗ đang nằm phục phía sau 
nàng tiên đó. Mà sự thực là, người nào trong nhóm này cũng giỏi tiếng Tạng cổ hơn Trương Lập 
rất nhiều, ít nhất là muốn nói chuyện bình thường với Mã Cát cũng đều không có vấn đề gì. 


“Chị hỏi Thủ hộ linh của em à? Nó tên là Cường Ba, Long Ba Cường Ba. Em tên là Mã Cát. 
Mọi người từ bên ngoài đến thật đấy à? ” Vẻ mặt Mã Cát đầu vẻ ước ao chờ đợi. 


“Sặc! ” Nhạc Dương không nhịn được phải len lén phì cười. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cũng 
đều mím chặt môi. Thật không ngờ, con vật to bự đại tướng này cũng tên là Cường Ba. Trác 
Mộc Cường Ba thì ngước mắt lên nhìn con thú khổng lồ, con Cường Ba này còn giống “Cường 
Ba” hơn gã nhiều. Chỉ có Trương Lập là trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi: “Mã... Mã... Mã Cát? 
Mã Cát A Mễ? Cô... cô tên là Mã Cát A Mễ hả? ” 


Mã Cát lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó trên gương mặt lập tức xuất hiện nét ngượng ngùng xấu 
hổ: “Sao... sao anh biết tên người ta? ” Bộ mặt ngây thơ hoàn toàn không có chút gì giả tạo ấu 
khiến Đường Mẫn cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bì được. 


“Ưm, chúng ta vừa đi vừa nói được không. Mã Cát, cô sống ở gần đây à? ” 


Trò chuyện với Mã Cát, họ biết thêm rằng, thôn làng của cô tên là Công Nhật Lạp, hiển nhiên 
chính là ngôi làng Công Nhã Lạp trong bản dịch của pháp sư Á La. Như vậy có nghĩa là, họ đã 
đến vùng gần với trung tâm của tầng bình đài thứ hai. Hiện giờ thôn Công Nhật Lạp có khoảng 
hơn hai trăm hộ, sống nhờ chăn nuôi và trồng trọt. Phía Đông thôn làng vốn còn một làng khác 
tên là Cường Nhật, nhưng giờ đã bị bỏ hoang, Công Nhật Lạp nay trở thành thôn làng nằm gần 


Trang 1.762/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rừng Xương Trắng nhất. Có lẽ trong tương lai không xa, họ cũng phải dời cả thôn làng, tránh xa 
khỏi khu rừng Xương Trắng nguy hiểm, nơi này rồi sẽ hoàn toàn trở thành lãnh địa của bọn quái 
thú. Còn các vấn đề lịch sử chẳng hạn như, tại sao trước đây trong rừng lại có nhiều thôn làng 
như thế, vì cớ gì mà giờ đã bỏ hoang gần hết, quan hệ giữa họ và bộ tộc Qua Ba như thế nào... 
thì Mã Cát đều không trả lời được. Nhưng theo lời cô, thì Địch ô đại nhân trong thôn chắc chắn 
có câu trả lời, bởi vì chuyện gì Địch ô đại nhân cũng biết hết. 


Dọc đường, Mã Cát cũng hỏi rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, tử như bên ngoài rộng lớn 
nhường nào, cảnh sắc ra sao, trời xanh mây trắng trông như thế nào, chuyện gì cô cũng thắc 
mắc. 


Những câu hỏi này thực không dễ trả lời chút nào. Sự thực là, pháp sư Á La quen nói những lời 
thấm đẫm thiền cơ, một lời đa nghĩa. Nhưng lúc này lại phải miêu tả một thế giới rộng lớn bao la 
với bao điều kù lạ cho một thiếu nữ xưa nay vốn vẫn nhìn bầu trời qua miệng giếng như Mã Cát, 
vậy nên vai trò người đối thoại liên đổi sang cho Trương Lập nãy giờ vẫn mong ngóng từ lâu. Có 
điều, đối với Mã Cát, những câu trả lời ngọng nghịu, lắp ba lắp bắp của Trương Lập, đúng là 
càng dễ khiến cô gợi được nhiều liên tưởng hơn. 


Trương Lập nhìn đôi mắt to tròn biết nói ấu, quả tim đập lạc cả nhịp, lúc nhanh lúc chậm. Được 
Lữ Cánh Nam gợi ý, Trương Lập mới hỏi Mã Cát, tại sao cô không hề ngạc nhiên khi gặp 
những người từ bên ngoài đến như bọn họ? 


Câu trả lời của Mã Cát làm tất cả đều giật nảy mình: “Bởi vì thường hay có người bên ngoài đến 
mà. ” 


Người Lỗ Mặc 


Nếu nói có chuyện gì khiến bọn Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên, thì câu trả lời của Mã Cát chắc 
chắn được xem là một trong số đó, dù bâu giờ Bạc Ba La thần miếu có bất thình lình xuất hiện 
trước mặt cũng chẳng khiến họ ngạc nhiên đến thế được. Dẫu sao thì, từ khi bắt đầu công cuộc 
tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu tới giờ, họ vẫn luôn cho rằng, mình là đội ngũ duy nhất thành 
công đặt chân đến Shangri-la nàu. Dù có gặp được thi thể của những nhà thám hiểm ởi trước, 
họ cũng chỉ cho rằng đó chẳng qua chỉ là những kẻ thất bại, vừa đặt chân đến đâu hoặc thậm chí 
là còn chưa đặt chân xuống đất đã chết tiệt hết cả rồi. Nhưng giờ nghe như Mã Cát nói, không 
chỉ có người hiện đại đến được nơi nàu mà vẫn còn sống, chẳng những vậy, còn khá thường 
xuyên nữa, chứng tỏ rằng những người đã đến đây cũng không phải là ít! Cảm giác vượt trội và 
niềm vui sướng ban đầu lập tức tan biến thành mây khói. 


“Mã Cát, cô nói họ từ bên ngoài đến à, có chắc vậy không? Cô biết bên ngoài nghĩa là như thế 
nào chứ? ” Lữ Cánh Nam không cam tâm hỏi. 


“Ưm.” Đôi mắt biết nói ấu của Mã Cát lại một phen khiến Trương Lập hồn xiêu phách lạc. “Họ 
toàn tới bằng những cái nấm khổng lỏ biết bay. Nhưng người leo từ tầng dưới lên, lại băng qua 
rừng Xương Trắng như mọi người thì đâu mới là lần đầu tiên em gặp đấy.” 


Pháp sư Á La nói: “Như chúng tôi thì cháu mới gặp lần đầu tiên, lẽ nào cháu đã gặp những 
người bên ngoài bau đến bằng cái nấm khổng lỏ rồi? ” 


Mã Cát tỏ vẻ đắc ú, cười hì hì nói: “Đương nhiên, năm mười tuổi cháu đã gặp một chú đến từ 


Trang 1.763/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bên ngoài kia rồi mà. Địch ô đại nhân trong thôn nói, chú Đa La bay đến bằng một cây nấm 
lớn, nhưng bị ngã gãy chân, chẳng đi đâu được cả. À, chú ấu cao lắm, cao như cái chú nàu nàu.” 
Mã Cát chỉ vào Trác Mộc Cường Ba, nói tiếp: “Nhưng tóc chú ấy màu vàng, mắt màu xanh, mũi 
nhọn hoắt, cháu còn tưởng người bên ngoài kia đều như vậu cơ. À, chú ấy nói không sõi như 
mọi người đâu, nhưng cháu vẫn hiểu được, giống như anh Trương Lập ấy.” Mặt Trương Lập lại 
đỏ bừng lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tên của Cường Ba thiếu gia cô còn chẳng nhớ, vậy mà 
lại nhớ được tên của mình. 


Về điểm này thì pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đều không có gì nghi hoặc, những người nghiên 
cứu Bạc Ba La thần miếu, ít nhiều đều có nghiên cứu về tiếng Tạng và tiếng Phạn cổ. Pháp sư 
A La lại hỏi tiếp: “Thế người đó đã nói gì với cháu rồi? ” 


Mã Cát nói: “Cháu nhớ tên của chú Đa La đó rất cổ quái, cái gì mà Đa La Cách Phúc hay là Đa 
La Cách Ngúc gì đấy. Chuyện mà chú ấy nói nhiều nhất là, vương quốc của chú ấy sắp đưa một 
khối sắt to lên cao ơi là cao, đến gần cả mặt trăng ấy, hình như có một vương quốc nào đấy tên 
là... tên là... Ai Mê Ni Ca (America) cũng chưa làm được đâu. Chú ấy còn bảo, ở bên ngoài, chỉ 
cần trời không mưa thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trăng, không giống như ở nơi này, 
có khi cách mấy tháng trời mặt trăng mới ló rạng một lần.” Nói tới đây, Mã Cát cụp hàng lông 
mi cong cong xuống. Trương Lập cảm tưởng như có quả chùy đập mạnh vào ngực mình, chỉ 
muốn nhào tới ôm Mã Cát vào lòng, nói với cô: anh có thể dẫn em ra ngoài kia ngày ngày ngắm 
trăng, đếm sao trời. 


Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, vậy là có thể xác định rồi, khoảng thập kỷ 
năm mươi sáu mươi của thế kủ trước, người Liên Xô, có thể là cán bộ tình báo cấp cao, bằng 
không chắc không thể biết được chuyện vệ tinh sắp được phóng lên quỡ đạo. Lúc Mã Cát gặp 
ông ta, người đó chắc đã sống ở Shangri-la này hai ba chục năm rồi, tiếng Tạng cổ của ông ta 
có lẽ cũng là về sau nàu mới học. 


“Mã Cát, vậy cô còn gặp những người đến từ bên ngoài khác không? ” Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Mã Cát lắc lắc đầu đáp: “Hết rồi, có điều hồi nhỏ cháu nghe người lớn trong thôn nói, ở thôn 
Phá Nhật, thôn Thác Nhật, cả bên vương quốc Yaca nữa, đều có người bên ngoài đến cả.” 


“Mã Cát, cô nói thêm về chú Đa La ấy được không, chúng tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về 
chú ấy nữa.” Lữ Cánh Nam dịu dàng nói. Họ thực sự cần biết thêm thông tin về thực lực cũng 
như kết cục cuối cùng của những kẻ ngoại lai ấy. Tại sao lại không có một chút tin tức nào về 
những người đó? Chẳng lẽ toàn bộ bọn họ đều sống nốt quãng đời còn lại của mình ở Shangri-la 
này hay sao? 


“À.” Trước khi nói gì, Mã Cát đều thích nghiêng đâu nghĩ ngợi, khi ấu đôi mắt cô đều sáng rỡ lạ 
thường. “Hồi trước em không biết chú Đa La là người ở bên ngoài tới, vì chú ấy bị thương nên 
suốt ngày chỉ ở trong nhà của Địch ô đại nhân, ít khi ra ngoài lắm. Em có đến gian phòng ấu 
rồi, lần nào cũng thấy chú Đa La làm gì đấy với một cái hộp vuông. Chú ấy dùng khoai tâu, với 
một ít đất bùn và mấu mảnh sắt và dây sắt liền có thể làm rất nhiều thứ sáng bừng lên, lại còn 
kéo ra một sợi dây sắt dài ơi là dài nữa.” 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau cười cười... thiết bị phát sóng điện, kết 
quả hiển nhiên là đã làm ông chú Đa La kia rất thất vọng. Nhưng việc lợi dụng các nguyên tố 
hiếm trong đất bùn và khoai tây cộng với sắt để phát điện thì rõ ràng đã khiến cô thiếu nữ nàu 


Trang 1.764/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảm thấy hết sức thần k, vì vậy ấn tượng lưu lại trong cô cũng vô cùng sâu đậm. 


Mã Cát tiếp tục nói: “Mỗi lần em đến, chú Đa La đều kể nhiều chuyện lắm, toàn là chuyện bên 
ngoài cả, có nhiều thứ em chẳng hiểu gì cả...” Kế đó, Mã Cát liền kể ra đủ thứ chuyện thần kỳ ở 
thế giới bên ngoài. Chắc rằng đây là điểm mà cô kính phục ông chú tên là Đa La đó nhất, 
nhưng những chuyện lụ kỳ hấp dẫn mà cô kể, đối với đám người đến từ thế kỷ hai mươi mốt 
này, rõ ràng là đã quá lạc hậu mất rồi. 


“Ừm, Mã Cát này...” Sau khi Mã Cát kể ra một loạt các kỹ thuật lạc hậu từ thập niên năm mươi 
sáu mươi của thế kỷ trước, cuối cùng pháp sư Á La cũng không kìm được cất tiếng ngắt lời cô: 
“Những chuyện thần kù ấu, chắc hắn nhất thời cũng khó mà nói hết được đúng không.” 


“Vâng ạ.” Mã Cát phấn khởi nói. “Chú Đa La kể nhiều chuyện lắm, nói mấy ngàu cũng chẳng 
hết ấu chứ.” 


“À, vậu thì, những chuuện ấy để lại sau mới kể được không? Có thể cho tôi biết, chú Đa La đó 
về sau đã đi đâu rồi không? ” Pháp sư Á La nở một nụ cười hiền hậu, Trương Lập thì chỉ thấy 
lúc này pháp sư thật là giả dối hết sức. 


“Ô.” Sắc mặt Mã Cát liền trở nên ảm đạm, thầm nhủ, lúc trước khi mình kể chuyện này với các 
bạn nhỏ trong thôn làng, ai nấy cũng đều thích thú lắm cơ mà, sao những người này... à, phải 
rồi, họ cũng ở bên ngoài đến đây, trong mắt họ, những câu chuyện của mình cũng bình thường 
chẳng khác nào trâu bò ăn cỏ, Mã Cát ăn bánh bột mò Thanh Khoa vậu thôi. 


Trương Lập thấy thế thì đau lòng lắm, thật chỉ muốn vươn tay ra vuốt ve gương mặt ấy để an ủi, 
mà sự thật là anh đã không tự chủ nổi mình, lập tức vươn tay ra vuốt khẽ lên má Mã Cát: 
“Không sao, anh... sau nàu... về sau... sẽ kể... kể cho em... nhiều nữa... bên ngoài... nhiều 
nữa...” Nói dứt lời, anh mới thấy kinh ngạc trước hành động của chính mình, tựa hồ cơ thể 
không còn chịu sự khống chế của bộ não nữa rồi vậu. Cũng may là những người khác dường như 
đều không để ý lắm. Mã Cát nghe lời hứa của Trương Lập cũng vui vẻ trở lại, có điều, ở trước 
mặt nhiều người, nên cũng không tiện reo lên, nhưng nụ cười bằng mắt ấu, Trương Lập có thể 
cảm nhận được. 


“Chú Đa La luôn ở trong nhà Địch ô đại nhân, chú ấy và Địch ô đại nhân là bạn tốt của nhau. 
Về sau, khi biết thời gian của mình trên thế giới này không còn nhiều nữa, Địch ô đại nhân bèn 
hợp nhất linh hồn với chú Đa La, không bao lâu sau, họ đã phi thăng lên theo thang trời.” Mã 
Cát đã hồi phục tâm trạng vui vẻ thoải mái, tiếp tục kể. 


“Hợp nhất linh hồn? Phi thăng? Đó là gì thế? ” Bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều thấy như 
đang nghe chuyện thần thoại. Riêng Trác Mộc Cường Ba thì cứ có cảm giác dường như đã nghe 
nói đến điều gì đó tương tự ở đâu rồi, nhưng ký ức của gã về chuyện này lại hết sức mơ hồ. 
Pháp sư Á La thầm nhủ: phi thăng thì dễ lú giải rồi, nhưng còn “hợp nhất linh hồn”, hình như 
không có điển tịch nào từng ghi chép về nghi thức này thì phải. 


Mã Cát cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn họ, những người nàu chắc không đến nỗi không biết phi 
thăng là gì đấy chứ, người nào đến cuối cùng mà chẳng phi thăng, cả chuyện linh hồn hợp nhất 
cũng rất bình thường mà. Nghĩ đoạn, cô bèn giải thích: “Hợp nhất linh hồn, tức là, tức là chỉ 
Địch ô đại nhân và chú Đa La, trong người này có người kia, trong người kia lại có người nàu. ” 


Trang 1.765/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Trong người này có người kia, trong người kia lại có người này! Lẽ nào Địch ô là phụ nữ, hay 
là...” Nhạc Dương vẫn chưa hiểu lắm. 


Nhìn ánh mắt có vẻ vẫn chưa hiểu của những người này, Mã Cát càng bối rối, lại giải thích tiếp: 
“Đơn giản lắm mà, tức là linh hồn của Địch ô đại nhân và chú Đa La, hợp nhất làm một, dung 
hợp lại với nhau ấu. Chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới được như vậy thôi, sau khi hợp 
nhất linh hồn thì dù đi tới đâu họ cũng ở bên nhau, kể cả lúc phi thăng cũng thế.” 


Những người khác vẫn chưa hiểu, nhưng Trác Mộc Cường Ba thì bỗng lộ vẻ kinh hoảng, gã đột 
nhiên nhớ lại một chuyện Sean kể với mình: “Những bộ tộc ăn thịt người sùng bái niềm tin linh 
hồn và nhục thể hợp nhất cho rằng... linh hồn con người mãi mãi gắn liền với thể xác, không 
thể nào tách lìa nhau được, khi ăn thịt một người, linh hồn người đó sẽ vĩnh viễn gắn liền với 
mình, vĩnh viễn ở bên mình. Vì vậu, khi họ coi anh là bạn, không muốn phân lụ với bạn bè, vậu 
thì phương pháp tốt nhất, chính là xơi tái luôn người bạn ấy. Bọn họ cho rằng, đặt người bạn tốt 
nhất, tôn quý nhất vào bụng mình, đó mới là cách thể hiện cao nhất của tình bạn...” Lẽ nào nơi 
họ sắp tới đâu lại là... Trác Mộc Cường Ba không dám nghĩ tiếp. Gã len lén dùng tiếng phổ 
thông hỏi Lữ Cánh Nam: “Có từng nghe nói đến những bộ tộc ăn thịt người sùng bái linh hồn và 
nhục thể hợp nhất không? ” 


Lữ Cánh Nam giật mình chấn động, cô đã hiểu ngay Trác Mộc Cường Ba muốn nói gì rồi. Cô lại 
chuyển lời ấu cho pháp sư Á La, pháp sư ngây ra mất khoảng hai giâu, kế đó lại nói với đội 
trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương đang định báo cho Ba Tang biết, thì bỗng nghe trong 
rừng phía trước vang lên âm thanh tựa như tiếng tù và. Mã Cát tái mặt, vội nắm lấy vạt áo 
Trương Lập thốt lên: “Chạy mau lên, người Lỗ Mặc đấy! ” “Người Lỗ Mặc? ” Trương Lập và 
pháp sư Á La đều cảm thấu danh xưng này nghe rất quen thuộc. Mọi người còn chưa kịp phản 
ứng gì, Mã Cát vừa mới xoay người, đã thấy trong rừng có hai cái đầu ló ra, “Chúng ta đã bị bao 
vâu rồi! Bọn chúng, bọn chúng đã xâm lấn đến tận đây rồi ư? ” 


Cái đầu mọc đầy vấu, cặp mắt xanh ngọc ẩn bên dưới lông mày gồ cao, hàm răng nhọn hoắt lộ 
ra bên trong cái miệng khép hờ, đó đâu phải người ngợm gì, mà rõ ràng chính là bọn thằn lằn 
nhỏ hung dữ kia. 


Trước mắt họ là hai con thằn lằn vận chuyển, cao khoảng từ một mét bảy đến hai mét, chiều dài 
cơ thể áng chừng từ hai mét rưỡi tới ba mét, chi trước nhỏ mà ngắn, chia làm ba ngón, chỉ sau 
to khỏe mạnh mẽ, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài to tướng. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều 
người như vậu, hai con thằn lằn vận chuyển liền nhìn nhau một cái, miệng khẽ gầm gừ phát ra 
âm thanh như tiếng tù và, ánh mắt ấy rõ ràng không phải của loài dã thú. 


Lữ Cánh Nam cả kinh thốt lên: “Bọn chúng đang trao đổi! ” 


Tám người nhích dần quây lại thành hình tròn, bảo vệ Mã Cát ở giữa. Nhạc Dương thấp giọng 
thì thào: “Sống quần cư, tay chân linh hoạt, anh Sean đã bảo rồi, bọn chúng đã tiến hóa không 
thua kém gì tổ tiên loài người một vạn năm trước đâu.” Những ngày này, để sinh tổn ở nơi đâu, 
họ đều không dám lơ là việc nghiên cứu tìm hiểu thêm tư liệu về các loài sinh vật. 


“Ùa gừm...” một con thằn lằn bỗng bất thình lình nhảy tót sang hướng khác. Ba Tang và đội 
trưởng Hồ Dương đều không chút nể nang nổ súng luôn, con thằn lằn vận chuyển ấy rơi bịch 
xuống từ trên không trung, làm dấy lên một màn bụi mù trước mắt họ. 


Trang 1.766/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ù...” lại một âm thanh tương tự như tiếng tù và, hai con thằn lằn vận chuyển xuất hiện trước 
mặt bọn Trác Mộc Cường Ba phát ra tiếng kêu cảnh cáo, rồi nhanh chóng rút lui vào rừng sâu. 
Liền ngay sau đó, câu cối ở các phía trái, phải, sau lưng cùng lúc lay động, chốc chốc lại có tiếng 
“tù và” cất lên chỗ này chỗ kia. Mã Cát khẽ run lên nhè nhẹ, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Có vẻ chúng ta bị bao vây rồi, cần thận bọn thằn lằn lính đấy! ” 
Nhạc Dương thắc mắc: “Tại sao lại để một lối thoát phía trước nhỉ? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Bọn chúng muốn lùa chúng ta vào bẫy đó mà, hừ, đừng hòng được như ýl 
Lên cây! ” Vừa dứt lời, cổ tau cô đã vung lên, dâu móc bắn vút ra, Lữ Cánh Nam nhẹ nhàng đu 
người lên như cánh én chao liệng trong mưa xuân. Những người khác cũng đều lần lượt bắn dâu 
móc, tản ra bốn phía. Mã Cát nhìn cảnh tượng ấy mà trợn tròn mắt, giọng nói trong trẻo cất 
lên: “Ô, biết bay àI ” 


Trương Lập nhìn cô, cố nén trái tim đập loạn nhịp xuống, nói: “Anh đưa em bay lên nhé, có sợ 
không? ” 


“Ưm.” Mã Cát chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lập, khẽ cắn môi dưới, rồi kiên 
định lắc đầu. 


“Tốt lắm, vậy ôm chặt anh vào nhé, không được buông tay đâu đấy.” Trương Lập vốn muốn ôm 
eo Mã Cát, nhưng lại thoáng sợ rằng chiếc eo thon nhỏ nhắn ấy sẽ gấy liền, anh liền hơi nhún 
người xuống, để Mã Cát leo lên lưng mình. Mã Cát thẹn thùng nghiêng đầu dựa vào vai Trương 
Lập, hai tau ôm chặt cổ anh, cổ hai người áp sát vào nhau. Trương Lập vung lên, chạu đà mấy 
bước, rồi thân thể đu lên theo sợi dây móc vừa bắn ra. 


Mắt Mã Cát mở to, miệng khẽ há ra như thể muốn kêu lên kinh hãi nhưng lại không dám thốt ra 
thành lời, tựa như không dám tin đây là sự thật. Không ngờ có một ngàu mình có thể bay lên 
như vậu, tuụ rằng không được cao lắm, nhưng cảm giác ấu, trải nghiệm ấu, sao có thể nào quên 
được. 


Trương Lập ngoái đầu nhìn giai nhân, Mã Cát rất nhẹ, gần như không cảm giác được trọng 
lượng của cô. Được tiếp xúc với người trong mộng ở cự lụ gần như thế, thực khiến anh chàng 
hân hoan muốn phát điên lên. Vừa khéo lúc ấu Mã Cát cũng đưa mắt sang, bốn mắt nhìn nhau, 
cô nhoẻn miệng cười thật tươi, câu cối và mãnh thú xung quanh tức thì tan biến vào không khí, 
trước mắt Trương Lập chỉ còn mỗi nụ cười ngọt ngào của Mã Cát. Anh cảm giác như thân thể 
mình đang lơ lửng trên mây, ở nơi mềm mại nhất trong cõi lòng, tựa hồ có một chú mèo nhỏ 
đang vươn bàn tay ra, khe khẽ gãi một cái, rồi lại gãi thêm cái nữa, cảm giác tê dại mà chấn 
động đó, suýt chút nữa khiến cả hai ngã bịch xuống đất. 


“Trương Lập, hỏi xem thôn làng của cô ấy có an toàn không? ” Câu hỏi của Lữ Cánh Nam kéo 
Trương Lập xuống khỏi tầng mâu. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đập thắng mặt vào thân câu 
lớn rồi, anh vội thu ánh mắt khỏi nụ cười duyên dáng của Mã Cát, chuyên tâm vào sợi dâu móc 
gắn ở ta. 


“Mã Cát, lũ thằn lằn này, à không, những `người Lỗ Mặc' này, bọn chúng có tấn công thôn làng 
của em không? ” Trương Lập hỏi. Lúc nàu anh đã nhớ lại rồi, loài thần lằn này, rất có thể chính 


là “người Lỗ Mặc” trong bản dịch của pháp sư Á La. Trong tư liệu tìm được ở thôn Công Bố có 


Trang 1.767/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chép rằng, người Lỗ Mặc giống như một dạng quân du kụ trong rừng, phạm vi săn bắt rất rộng, 
đi đâu cũng thành một nhóm lớn. 


Mã Cát chỉ tròn mắt lên nhìn câu rừng đang giật lùi về phía sau, gió thổi vù vù vù vù bên tai, 
không nghe thấu Trương Lập nói gì. Mãi tới khi Trương Lập nhắc lại đến lần thứ ba, cô mới nói: 
“Làm gì có chứ, quanh thôn làng đều có cạm bẫy chuyên dùng để đối phó với chúng đấy.” 


“An toàn, có bố trí bẫy bắt thú.” Trương Lập trả lời. 


“Bảo Mã Cát dẫn chúng ta về làng, cậu đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Cẩn thận đấy! 
Đừng sướng quá mà quên hết mọi sự trên đời! ” Giọng Lữ Cánh Nam nghiêm lạnh, nhưng 
Trương Lập nghe mà mừng thẩm trong bụng, rõ ràng là giáo quan đang cổ vũ mình. 


“Đàn thằn lằn nàu có khoảng ba chục đến bốn chục con, bọn chúng đuổi phía sau rát lắm, có 
cần tiêu diệt không? ” Nhạc Dương hỏi. 


Lữ Cánh Nam đáp lại: “Cố gắng tiết kiệm đạn dược, đối phó với bọn này chỉ cần dùng bẫy là đủ 
rồi.” 


“Đã hiểu.” 


“Mã Cát, bọn chúng cũng giống Thủ hộ linh của em mà, sao lại gọi là `người Lỗ Mặc”? ” Trương 
Lập không sao kìm nén nổi cảm giác cứ muốn nói gì đó với Mã Cát. 


“Người Lễ Mặc thì là người Lỗ Mặc mà, chúng là người Lỗ Mặc có chân, người Hạ Qua Ba đều 
gọi chúng như thế mà. Vả lại, người Hạ Qua Ba còn nói, những động vật khác mỗi loài ở một 
nơi trong rừng, chỉ có người Lỗ Mặc là đi khắp nơi, từ phía Đông sang phía Tây, tới chỗ nào là 
ăn ở chỗ đó, rất nhiều thôn làng đã bị chúng tấn công súc vật rồi đấy.” Hơi thở Mã Cát phả vào 
bên tai thơm như mùi hoa lan, Trương Lập hân hoan hưởng thụ cảm giác ấu. 


Trác Mộc Cường Ba nói với Trương Lập: “Lỗ Mặc là một loại tinh linh đầu người mình rắn trong 
Mật giáo, trong giáo lý Mật giáo, chúng là chúa tế của mọi động vật, bọn thằn lằn ấy ngoài hai 
cái chân ra, thì trông cũng khá giống đầu người mình rắn mà, hiểu chưa hả? ” 


“Ô.” Trương Lập rốt cuộc cũng hiểu được phần nào, rồi ngay tức thì lại nhớ ra gì đó, giở giọng 
trách móc Mã Cát: “Làng ở xa cái hồ đó như vậy, sao em lại một mình chạy đến chỗ ấy làm gì 
chứ! Em không sợ đám `người Lỗ Mặc' kia à? ” 


Mã Cát lúng búng đáp: “Hồi trước làm gì có người Lỗ Mặc đến chứ, người ta vẫn thường ra đó, 
có bao giờ thấu quái thú nào đâu, mỗi lần nàu gặp phải anh thôi.” Nói đến phía cuối, giọng cô 
đã nhỏ như tiếng muỗi, bất giác lại nhớ tới lời tiên đoán của Địch ô đại nhân dành cho mình: 


“Người trong số mạng cô sẽ xuất hiện nơi có nước... ” 


“Sau này không được tự đi đến đó nữa đâu đấy...” Trương Lập đã coi Mã Cát như em gái mình, 
hết sức tự nhiên nói ra như thế. 


“Người ta biết rồi.” Mã Cát dường như rất nghe lời. 


Trương Lập còn đang định nói gì đó nữa, bỗng nghe Nhạc Dương hỏi: “Mã Cát có nói đến 
người Hạ Qua Ba, có thể cô ấu đã gặp họ rồi. Thử hỏi về người Hạ Qua Ba xem.” Miệng Mã 
Cát rất gần microphone trên thiết bị thông tấn, nên những người khác đều có thể nghe thấu. 


Trang 1.768/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập thằm mắng Nhạc Dương không biết chọn thời điểm, nhưng vẫn hỏi: “Mã Cát, em 
đã gặp người Hạ Qua Ba bao giờ chưa? ” 


“Ưm, hồi nhỏ em gặp rồi. Người Hạ Qua Ba giống như là Thủ hộ linh của các thôn làng vậy, họ 
thường xuyên băng qua tất cả rừng rậm trên tầng thứ hai này, hình như đang tìm thứ gì đó, về 
sau rất hay đến làng em. Mãi cho đến hai năm trước, lúc ấu họ đã không ghé qua làng em ba 
bốn năm rồi, mới có tin lan đến bảo rằng, người Hạ Qua Ba chọc giận người Thượng Qua Ba, bị 
tiêu diệt cả tộc rồi.” 


“Cái gì? Người Thượng Qua Ba? ” Lần này là do Trương Lập không nén nổi tò mò hỏi tiếp, 
chắc hẳn là chỉ người Qua Ba sống trên tầng bình đài thứ ba kia rồi. 


Mã Cát khe khẽ đáp bên tai Trương Lập: “Ưm.” 
“Sao, sao lại có người Thượng Qua Ba nữa? Họ là ai thế? ” 


Mã Cát nhoẻn miệng cười tươi tắn đáp: “Anh Trương Lập ngốc thật đấy, có người Hạ Qua Ba, 
thì di nhiên phải có người Thượng Qua Ba rồi. Người Hạ Qua Ba sống ở tầng thấp nhất, người 
Thượng Qua Ba sống ở tảng cao nhất. Truyền thuyết kể rằng, họ sống ở hai đầu Thánh vực, 
không cho ai vào mà cũng chẳng cho ai ra, dường như là đang bảo vệ thứ gì đấu, hay là như 
đang đợi gì đó vậu.” 


Trương Lập đang định thăm dò thêm thông tin về người Thượng Qua Ba với Hạ Qua Ba, dù sao 
thì chuyện này cũng quan hệ đến mục đích chuyến đi này của họ, nhưng Mã Cát đã vỗ vỗ lên 
lưng anh nói: “Đến rồi, đến rồi, bỏ em xuống, mau cho em xuống! ” 


Trương Lập chỉ thấu xung quanh rõ ràng vẫn là một vùng rừng rậm câu cối um tùm, nào có thấu 
bóng thôn làng gì, sao bảo đã đến được rồi? Có điều giọng nói rối rít của Mã Cát khiến anh căng 
thẳng hơn mọi việc trên đời, vội vàng thu dâu về, chẳng ngờ lại không khống chế được đà lao. 
Mắt thấy Mã Cát sắp đập vào tảng đá dưới đất, Trương Lập vội bất chấp tất cả, lộn người trên 
không trung, hai tau nâng móc lên, còn mình thì đập lưng xuống đất một cú rõ mạnh, đau đến 
điếng người. 


“Anh không sao chứ, anh Trương Lập! ” Ánh mắt Mã Cát đâu sự quan thiết. Trương Lập dẫu có 
gãu xương đứt gân, lúc nàu cũng chẳng còn thấu đau đớn gì nữa, khí khái nam nhi bốc lên ngùn 
ngụt: “Anh không saol ” Chợt nhận ra, ối trời, tau mình đang để vào chỗ nào của Mã Cát vậy? l 
Anh vội vàng buông tay ra, vậy là cả người cô liền đè sát lên người Trương Lập, cái miệng nhỏ 
không kịp tránh, cũng vừa khéo ép lên môi Trương Lập. Cảm giác mềm mại truyền qua, khiến 
thần hồn Trương Lập bay vút lên tận mây cao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác phiêu 
phiêu lâng lâng ấy bao phủ khắp toàn thân đổ từ gót chân lên tới đỉnh đâu. Bất ngờ quá, điều ao 
ước bấy lâu nay bỗng nhiên xảy ra, đúng là một kỳ tích! 


Thôn Công Nhật Lạp 


Mã Cát cuống quút đứng dậy, trên gương mặt hiện lên hai ráng mây ửng hồng, bộ dạng nửa 
muốn từ chối nửa không, vừa bất an lại vừa thích thú đó khiến quả tim Trương Lập như muốn 
nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất thời còn chẳng có cả sức lực đứng lên. Mã Cát bối rối đưa mắt nhìn 
quanh, cũng may là không có ai, nhưng cô nào có biết, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều đã được 
thiết bị thông tin liên lạc gắn trên mắt Trương Lập truyền tới tất cả những người khác không sót 


Trang 1.769/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một chỉ tiết nhỏ nào rồi. 


Nhạc Dương bất mãn kêu lên: “Vậy cũng được à! Cường Ba thiếu gia, tay Trương Lập này thật 
là quá đáng hết mức! ” 


“Cái gì? À? Ờ.” Trác Mộc Cường Ba vẫn đang hồi tưởng lại những ngày đồng hành với Sean 
trong rừng rậm ở châu Mỹ. 


Đường Mẫn cười hì hì nói: “Thế thì sao đâu chứ, Trương Lập giỏi đấy. Nhạc Dương, anh cũng 
phải cố lên đó.” 


“Hừ, thế thì có gì khó? ” Nhạc Dương thầm nhủ, từ lâu đã nghe nói Tây Tạng có rất nhiều 
truyền thuyết về Mỹ nhân tộc, Mỹ nhân cốc gì gì đó, nguyên một làng chỉ toàn là mỹ nữ, chủ 
yếu là vì vùng này có địa thế tốt, chất nước tốt... vùng đất Shangri-la này tuy là hơi nhiều quái 
thú một chút, nhưng xét về cảnh sắc sơn thủy thì đúng là chẳng cần phải nói rồi. Biết đâu làng 
của Mã Cát lại chính là một “ngôi làng mỹ nhân” đúng tiêu chuẩn trong truyền thuyết thì sao. 
Vả lại, với tầm nhìn hạn hẹp của họ, nói không chừng chỉ cần một cái đèn pin hay vài viên bi 
thủy tinh gì gì đó là đã đổ ràn rạt hết cả rồi cũng nên. 


Chỉ thấu Mã Cát chỉnh trang lại quần áo, bước tới bên cạnh một câu không cao lắm trong rừng, 
cung kính chào: “Chú Lang Ca, chú vẫn khỏe chứ ạ? Mã Cát về rồi.” Nói đoạn, cô đưa tay lên 
vuốt khẽ lên thân câu. Gió thổi cây lau, tán lá kêu rì rào rì rào. 


Trương Lập đã ngồi dậy, thấy vậy bèn thầm nhủ, lại trò gì nữa đây? Nghi thức trước khi về làng 
sao? Chỉ thấy Mã Cát đã quay mặt về phía mình, lại nói tiếp: “Chú Lang Ca, đây là anh Trương 
Lập, bọn họ là người từ bên ngoài đến đó, Mã Cát chuẩn bị đưa họ về làng đây.” Nhìn bộ dạng 
cô như thể đang giới thiệu Trương Lập với ai đó vậy, nhưng trước mặt Mã Cát rõ ràng là một cái 
câu chứ chẳng có ai hết. Kế đó, Mã Cát lại trịnh trọng giới thiệu với Trương Lập: “Anh Trương 
Lập, đây là chú Lang Ca, trước đây chú ấy yêu quú Mã Cát lắm đó.” 


Trương Lập nghe thấy hai chữ “yêu quú”, tức thời cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lên thân câu 
của Mã Cát cũng khá giống như đang vuốt ve gương mặt người tình, đầu anh như muốn nổ 
tung... Đó rõ rành rành là một cái câu mà, chẳng lẽ nàng tiên Mã Cát này... Cô... trí lực của cô 
có vấn đề hay sao? Lúc này, những người khác cũng đều đã đến nơi, lần lượt hạ xuống khoảng 
đất trống. Mã Cát lại giới thiệu ông chú Lang Ca đó với từng người một, giống như thể giới thiệu 
một người thân rất quan trọng của mình vậy. Nét mặt mọi người đều giống như Trương Lập, 
cũng cảm thấy không hiểu Mã Cát có vấn đề ở đâu đó hau không, chỉ có mình pháp sư Á La là 
nghiêm nghị bước đến gần, quan sát thân câu không lớn lắm đó một cách kỹ lưỡng. 


Cái câu đó đã cao chừng ba mét, lá câu chĩa ra các phía, đường kính thân cây chỉ khoảng nửa 
mét, phần dưới thân cây có mấy chỗ gồ lên như những con rắn quấn vào thân cây. Pháp sư À 
La dè dặt hỏi: “Vì sao mà chú Lang Ca này lại bị trồng ở đây vậy? ” 


Mã Cát thoáng lộ nét u buồn, đáp: “Chú Lang Ca chẳng làm gì sai cả, là Đại Địch ô của vương 
quốc nói con trai chú ấy đã đầu hàng quân địch, vì vậu, chú ấy bị trồng ở đây. Trước khi chú 
Lang Ca hoàn toàn thụ hóa, ngày nào cháu cũng mang thức ăn ngon cho chú ấy ăn đó. Hồi nhỏ 
chú Lang Ca tốt với cháu lắm mà...” Kể tới đây, Mã Cát lắc đầu thật mạnh, tựa hồ muốn hất 
những chuyện thương tâm đó ra khỏi kú ức, rồi cô nói nhanh: “Thôn làng ở ngay phía trước đâu 
thôi, để cháu dẫn mọi người vào nhé, cẩn thận có bẫy đấu.” 


Trang 1.770/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập đứng lên mới phát hiện vết thương trên cánh tay có máu rỉ ra, chắc là lúc nãy khi 
chạm đất vết thương lại bị toác ra nữa. Anh cứ mặc kệ đó, bước tới sau lưng Mã Cát hỏi: “Chú... 
chú Lang Ca ấu, là người hả? ” Mã Cát ngừng bước, gật gật đầu, rồi lại tiếp tục đi trước dẫn 
đường. 


Đằng sau, Nhạc Dương cũng đang hỏi pháp sư Á La: “Pháp sư, cái câu đó là thế nào vậy? ” 


Pháp sư Á La chăm chú nhìn vào thân câu, đáp: “Thụ nhân trong truyền thuyết đó, không ngờ 
lại là sự thật. ” 


Nhạc Dương thắc mắc: “Thụ nhân trong truyền thuyết? ” 


Pháp sư gật đầu đáp: “Ứm, trong các điển tịch cổ có ghi chép, có thể xem như là một loại cổ 
độc vậy. Theo những gì viết trong kinh thư, người ta sẽ cấu một loại hạt giống thực vật vào cơ 
thể nạn nhân, hạt giống ấy sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong máu để sinh trưởng, sau đó từ từ 
biến người trúng cổ độc thành một cái cây. Tuy chưa từng được thấy loại cổ độc trong truyền 
thuyết ấy, nhưng từ lúc đội trưởng Hồ Dương ngồi gãy khúc rễ cây đó, tôi đã nghi nghi rồi.” 


Đường Mẫn bước theo sau, cất tiếng hỏi: “Hạt giống sinh trưởng bên trong cơ thể người, làm 
sao được chứ? 7 


Pháp sư Á La giải thích: SỐ Tây Tạng có một loại đông trùng hạ thảo rất nổi tiếng, chắc mọi 
người đều nghe nói đến rồi phải không? ” 


Đông trùng hạ thảo thì chẳng ai lạ lẫm gì, mùa đông là côn trùng, bị nấm và vi khuẩn tấn công, 
nó sẽ chôn mình xuống dưới đất, sang năm sau, trên đỉnh đầu con côn trùng ấy sẽ mọc lên một 
loại thực vật họ cỏ, thân thể côn trùng chỉ giữ lại vẻ bể ngoài, còn về cơ bản đã bị thực vật hóa 
cả rồi. Đội trưởng Hồ Dương lại hỏi tiếp: “Nhưng mà, dù sao cũng là nấm khuẩn... đâu... đây là 
cả một cái cây to cơ mà? ” 


Pháp sư Á La nói: “Thì cũng có thể coi cái câu nàu như một loại nấm khuẩn khổng lô. Phải biết 
rằng, ở tầng dưới kia chúng ta đã gặp những thực vật họ dương xỉ cao tới cả trăm mét, chúng 
cũng lớn lên từ những bào tử nhỏ bé thôi. Thế giới bao la, điều kỳ lạ nào mà chẳng có thể xả 
ra chứ.” 


Mã Cát đi đằng trước không ngừng nhắc nhở Trương Lập: “Đừng đi sang bên trái đấy! ” “Giới 
hạn là cái câu bên phải kia kìa, không được vượt qua đó đâu nhé! ” “Nhìn thấy cái dấu trên thân 
cây kia chưa, nghĩa là tuyệt đối không được lại gần đấy! ” 


Những câu trả lời của Trương Lập càng khiến Mã Cát kinh ngạc hơn: “À, bên trái là hố bẫu 
đúng không, bên trong chắc là có cọc gỗ chứ gì? ” “Đằng sau cái cây bên phải ấy có lưới à? 
Trên lưới có gắn thêm lưỡi đao nữa không? ” “Thấy dấu hiệu rồi, khì khì, bước lại gần đó đạp 
trúng chốt bẫu, thì cọc gỗ nhọn giấu trên thân cây sẽ sập xuống, đúng không? ” 


Mỗi lần nghe trả lời, Mã Cát đều mở to đôi mắt ra, thốt lên: “Chà, sao anh biết vậy? ” 


Trương Lập thầm thấy tức cười, những loại bẫy này chỉ dùng để đối phó với bọn thú hoang, tất 
nhiên là chỉ cần nhìn thoáng một cái đã nhận ra rồi. Có điều, cũng phải nhờ đến giáo quan huấn 
luyện, coi như không uống công hai năm trời vất vả. 


Trang 1.771⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng đã đến thôn Công Nhật Lạp, ai nấy đều nhất loạt phát ra một 
tiếng kêu đầy kinh ngạc. Sự thần kỳ của thiên nhiên vĩ đại, thực đúng là dẫu rằng có nhìn ngắm 
bao nhiêu cũng không thể nào thưởng thức hết cho được. Chắc là do núi lửa làm lòng núi nứt vỡ 
sụt xuống, những khối nham thạch khổng lồ nhô ra tua tủa, trước mặt bọn Trác Mộc Cường Ba 
hiện ra một cái đỉnh ba chân khổng lồ. Chân đỉnh cao khoảng chừng hai ba trăm mét, khoảng 
cách giữa các chân lên đến hơn nghìn mét, thân đỉnh có hình dáng như một chiếc khay tròn, 
phần đáy ít nhất cũng phải rộng bằng mười mấy cái sân bóng đá gộp lại. Một dòng thác lớn 
cuồn cuộn chảy từ tầng bình đài thứ ba, đổ vào trong đỉnh, rồi xuôi theo các chân đỉnh ngoằn 
ngoèo chảy xuống. Thoạt nhìn, trông như thể phần dưới của tòa tháp Đông Phương Minh Châu 
ở Thượng Hải được phóng to lên vô số lần, hoặc bảo là một tòa kim tự tháp bị khoét rỗng ruột, 
chỉ còn lại phần khung giá cũng không sai cho lắm. Mã Cát nói, thôn làng của họ ở ngay bên 
dưới cái đỉnh đá khổng lỗ nà. 


Phòng ngự ngoại vi của ngôi làng này về đại thể cũng giống như thôn Công Bố, đều bọc quanh 
bằng tường đất nện, bên trên cắm đầy chông nhọn hoắt, chỉ khác một chút là, ở chân tường và 
một số khoảng trống có bố trí thêm một tầng lưới sắt gắn móc câu ngược, có vẻ như để phòng 
ngừa một số loài động vật cỡ nhỏ, như lũ gián kia chẳng hạn. 


Vừa vòng qua bức tường đất, lại có thêm mấy tiếng kêu kinh ngạc nữa. Vẻ đẹp thanh bình tĩnh 
lặng của ngôi làng, và hiểm nguy bốn bề trong rừng sâu, thật là một sự đối lập mạnh mẽ chẳng 
khác nào thiên đường và địa ngục. 


Cả thôn Công Nhật Lạp rộng khoảng ba trăm héc ta, địa thế bằng phẳng thông thoáng, từ đầu 
thôn có thể nhìn thẳng tới cuối thôn, sắc xanh phủ kín cả tắm mắt, một dòng sông nhỏ uốn 
theo hình chữ “S” chảy từ trên xuống dưới, vòng qua bốn năm khúc quanh chảy qua thôn làng. 
Nhưng điều làm bọn Trác Mộc Cường Ba phải trầm trồ kinh ngạc, chính là những căn nhà ở 
đây. Những ngôi nhà lặng lẽ nằm tản mác giữa một vùng xanh ngắt, vừa lộn xộn nhưng cũng rất 
có trật tự ngau ngắn, hòa thành một thể thống nhất với đồng cỏ xanh tươi mát mắt, hoàn toàn 
trọn vẹn. Những ngôi nhà thấp hơn một chút, thì giống như nơi ở của giống loài tỉnh linh trong 
thần thoại phương Tây, có mái tròn nhọn hoáắt và thân nhà hình trụ; những ngôi cao hơn, thì 
như các cối xay gió trên thảo nguyên Hà Lan vậy, trước nhà có ba bốn câu cao lớn, sau nhà có 
vườn hoa, nhìn rộng hơn nữa, bốn bề là một vùng thảo nguyên ngút ngàn xanh ngắt. Càng khó 
tin hơn nữa là, tất cả nhà ở đây đều không hề có dấu vết gì của bàn tay con người, những đường 
nét cổ phác đơn sơ đó, trông như thể gió thiên nhiên đã bào mòn nhào nặn đá núi mà ra vậu. 


Nhất thời, tất cả mọi người đều liên hệ vẻ đẹp ấy với Mã Cát, chắc cũng chỉ ở một nơi thế này, 
mới có thể sinh ra được một nàng tiên ngây thơ trong sáng như cô mà thôi. Đội trưởng Hồ 
Dương còn thất thanh thốt lên kinh ngạc: “Ong khói tinh linh! Ong khói tỉnh linh! ” 1 


“Đó là cái gì vậy? ” Nhạc Dương tò mò hỏi. 


Đội trưởng Hồ Dương hưng phấn giải thích: “Là một loại địa mạo núi lửa, khi dung nham lạnh 
đi, do chịu nhiệt không đều và tác dụng của ngoại lực mà rạn nứt thành dạng trụ, tác dụng của 
gió trong suốt hàng triệu hoặc hàng trăm triệu năm đã mài giũa chúng thành hình dạng như câu 
nấm. Tùy theo mức độ kiên cố của nham thạch, nhiều chỗ có thể trực tiếp đục thành những căn 
phòng đá ở bên dưới, tạo thành một nơi ở thiên nhiên. Có thể nói, đây là những căn nhà kỳ 
diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. ” 


Trang 1.772/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đi qua cổng thôn làng, liền thấy một tấm bia đá, nét chữ bên trên đã mờ tịt, gắng gượng lắm 
cũng chỉ nhận ra được mấy chữ như `tân nghiêu, nguyệt huy... gì gì đó. Theo suy đoán của 
pháp sư Á La, ngôi làng nàu đã tiến vào Shangri-la ẩn cư từ khoảng năm 647 sau Công nguyên, 
dựa theo ghi chép trên văn bia, họ là một nhánh của bộ tộc Vi Đạt của nước Đại Bằng. Theo đó 
suụ ra, tổ tiên của họ chắc hắn thuộc nhóm những người không chịu quy thuận sau khi Tượng 
Hùng bị Thổ Phồn đánh bại. 


Mã Cát nghe bọn họ bàn luận mà lấy làm mê hoặc, tới khi Trương Lập lắp bắp dùng tiếng Tạng 
cổ giải thích xong, cô liền kinh ngạc kêu lên: “Mọi người... mọi người... nhận ra được những văn 
tự trên đó sao? Trời ơi, những chữ này đến cả Địch ô đại nhân cũng không đọc được nữa đói ” 
Thì ra, người trong thôn làng của Mã Cát đều nói tiếng Tạng cổ, nhưng lại chẳng có ai biết chữ 
Tạng cổ cả. 


Ba Tang thì lại dồn sự chú ý vào một cái đỉnh lớn cạnh cổng làng, hoặc có thể nói là một thứ 
bằng kim loại trông hơi giống cái vạc lớn. Vật nàu cao khoảng gấp đôi người bình thường, có 
bốn chân, bụng tròn, phần thân như một cái nồi cỡ đại, dưới đáy cũng có dấu vết ám khói. 
Nhưng dùng cái nồi cỡ đại này để nấu cái gì chứ nhỉ? Dùng nồi kiểu này, sợ rằng cả làng ra ăn 
cũng chẳng hết. 


Trương Lập cũng tò mò không biết cái nồi lớn ấy dùng để làm gì. Mã Cát nói, dùng trong tế lễ, 
sau buổi lễ, thức ăn trong đó đúng là được phân phát cho cả làng cùng ăn. Nói tới đây, cô bỗng 
nheo mắt cười cười nhìn Trương Lập, bảo: “Có điều, nó còn một tác dụng khác nữa cơ.” Khi 
Trương Lập hỏi là gì, Mã Cát dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ ửng lên, dẫn cả bọn vào 
trong làng, miệng lí nhí đáp: “Sau nàu mới cho anh biết.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh thôn làng, quanh quanh đó áng chừng có khoảng năm 
ba chục nếp nhà, mỗi nhà đều có chuồng nuôi gia súc, có khoảnh đất ruộng khá lớn, có điều, 
những người gã trông thấy chỉ toàn là người già cùng với đàn bà trẻ con. 


Đàn ông đàn bà ở đâu đều chít khăn trên đầu. Nhìn kiểu buộc khăn, rõ ràng họ thường dùng đầu 
để đội hàng hóa vật dụng. Bên trên họ khoác một loại áo cộc không cổ, không móc cài, phía 
dưới mặc một thứ khá giống váy quây, có người già khoác một dạng giống áo gi lê, lại có người 
khoác tấm áo rộng một mét, dài hai ba mét, quấn lại trước ngực rồi hất ra phía sau; các bé gái 
đều đeo hoa tai, chừng như bằng gỗ hoặc bằng tre gì đấy, trước ngực có trang sức bằng bạc, 
mặc áo hoa chiết eo và váy ống dài; bé trai thì bên hông phải giắt một con dao nhỏ, nhét trong 
vỏ bằng gỗ, trên vỏ buộc chằng chịt các loại dây vải đủ màu. 


Những người già, đàn bà và trẻ nhỏ ấy đều tò mò quan sát đám khách lạ qua ô cửa số gỗ, từ 
phía sau cánh cửa, hoặc từ những khe hở nhỏ trên bức tường thấp lè tè. 


Người ở đây đen, gầy, ai nấy đều toát lên một vẻ mệt mỏi như người mới bình phục sau trận ốm 
nặng lâu ngày. Da dẻ người già hệt như mặt đất bị hạn hán làm cho khô khốc, để lộ ra những 
vết rạn nứt chằng chịt trên mặt và cánh tay; lũ trẻ con thì đầu to thân nhỏ, nấp sau lưng người 
lớn, len lén dòm qua, đôi mắt to tròn, đen láu. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấu những người 
này, trong lòng bọn Trác Mộc Cường Ba đều chợt thấu trào lên một niềm thương cảm, như thể 
gặp phải một đám người đói khát thảm hại trong ốc đảo xanh trên hoang mạc, trông thật không 
hài hòa, khiến cho ngôi làng vốn đẹp như tranh ấy lại bị phủ lên một cảm giác tang thương của 
một tòa thành đổ nát trên sa mạc vào buổi hoàng hôn u ám. 


Trang 1.773/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Rồi cả ánh mắt của những dân làng đó nữa, người già thì lạnh lùng, cảnh giác, trẻ con thì yếu ớt, 
khẩn nài. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị những ánh mắt phức tạp ấy nhìn chằm chằm vào vốn 
không phải chuyện hay ho gì, cảm giác như thể mình là một con quái vật bị người ta soi xét vậy, 
khiến cho đến bước đi cũng trở nên cẩn trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 


Cũng không hiểu có phải vì cảm giác bị một đám người nhìn chăm chú quá đỗi khó chịu, hay là 
vì thấy đám trẻ giống như trẻ con chết đói ở châu Phi đó quá đáng thương, Mẫn Mẫn định xoa 
dịu bầu không khí ấy đi một chút, bèn lấy một miếng lương khô hàm lượng calorie cao trong túi 
ra, vẫu vẫu tau với đứa trẻ đứng gần mình nhất, nở một nụ cười thân thiết rồi nói bằng tiếng 
Tạng cổ: “Tới đâu, tới đâu! ” 


Đứa bé gầy gò vàng vọt ấu trợn tròn cặp mắt to đầu sợ hãi, chẳng những không dám lại gần, 
ngược lại còn nấp ra sau lưng một bà già, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ nhắn nhìn Mẫn Mẫn với 
vẻ dò xét. 


Tới khi Mã Cát dang rộng hai cánh tay, đứa bé mới hân hoan chạy ra từ phía sau lưng bà già, ào 
đến dụi đầu vào lòng cô. Mã Cát bế đứa bé lên, nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, vì chiến tranh, 
tráng niên trong làng hầu hết đều đã tử trận hoặc bị sung vào làm quân cận vệ của vương quốc, 
hiện giờ ở đâu chỉ còn lại người già và trẻ con. Vì người Hạ Qua Ba đã bị tiêu diệt, vậu nên mỗi 
khi đói kém, cũng chẳng có người mang hạt giống đến tặng như trước đây nữa. Bây giờ, lương 
thực trong thôn lúc nào cũng thiếu thốn, những người già buộc phải liều mình vào rừng bắt dã 
thú hoặc hái quả về ăn. 

Pháp sư Á La liền hỏi: “Không phải trận chiến mười tám năm trước đã kết thúc rồi à? Sao 
mà... ” 

Lúc này, đứa bé trong lòng Mã Cát vừa được cô khích lệ, đã đưa tay nhận lấu thức ăn của Mẫn 
Mẫn đưa cho. Mẫn Mẫn đang dạy nó cách bóc lớp giấu bọc bên ngoài. Mã Cát mở to mắt đáp 
lời pháp sư: “Trận chiến mười tám năm trước thì kết thúc từ lâu rồi, nhưng sáu năm trước lại 
đánh nhau với Yaca một bận nữa, đánh suốt ba năm mới ngừng đó ạ.” 


Pháp sư Á La sực hiểu ra, vào thời điểm đó, trong Nhật kú thôn Công Bố có ghi chép về việc 
Thứ Tháp Nhĩ gây ra họa gì đó, họ còn đang lo cho mình chẳng xong, làm gì có ai ra khỏi thôn 
làng, đương nhiên cũng không thể nào có ghi chép về trận chiến tranh sáu năm về trước được. 


“Trận chiến sáu năm trước, có thể xem như là kéo dài của cuộc chiến tranh mười tám năm về 
trước...” Dường như nhớ lại những điều thương tâm trong quá khứ, sắc mặt Mã Cát bỗng trở 
nên ảm đạm hẳn đi, làm Trương Lập nhìn mà thấu nhói đau trong lòng. Nghe Mã Cát thủ thỉ kể 
lại, bọn Trác Mộc Cường Ba đã có nhận thức rõ ràng hơn về cuộc chiến tranh nổ ra vào mười 
tám năm trước. Trận chiến ấu, là do vương quốc Langbu ở bên bờ biển Sinh Mệnh khởi xướng, 
nguyên nhân tại sao thì Mã Cát không rõ lắm, nhưng kết quả, thì phe gây chiến Langbu đã bị 
đánh bại, quân đội Yaca băng qua biển Sinh Mệnh, cả một vùng thôn trang lớn của vương quốc 
Langbu bị đại quân Yaca quét sạch, cha mẹ của Mã Cát cũng đã qua đời trong cuộc chiến ấu. 


Trong lúc Mã Cát kể chuyện, đứa bé trong lòng cô lần đầu tiên được nếm thứ thực phẩm dinh 
dưỡng cao của Đường Mẫn đưa cho, sung sướng reo lên thích thú. Mẫn Mẫn cũng thử tiến thêm 
một bước tiếp xúc với nó, dang tay đón lấy đứa trẻ từ tay Mã Cát. Những đứa bé khác đang vâu 
xung quanh cũng dần bớt cảnh giác, lần lượt quây lại gần, xin Mẫn Mẫn phát cho chúng món đồ 
ăn lạ kia. 


Trang 1.774/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn Mẫn bị quây chặt kín không sao thoát thân nổi, ánh mắt lũ trẻ lại hướng về phía Lữ Cánh 
Nam. Có lẽ do bản tính thiên bẩm của phụ nữ, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu phân phát thức ăn 
cho đám trẻ cùng với Mẫn Mẫn. Lại thấy hầu hết những đứa trẻ này đều suy dinh dưỡng hoặc 
khắp người đầu những vết thương nhỏ, nếu không xử lý tiêu độc sát trùng, e rằng rất dễ nhiễm 
bệnh, cô bèn vừa phát thức ăn, vừa giúp những đứa trẻ bệnh tật gầy gò xử lý vết thương. Lũ trẻ 
có thức ăn, chỗ nào bị thương được những cái bình nhỏ kỳ lạ xịt vào một cái là hết đau luôn, liền 
chạy đi khắp nơi thông báo. Tin tức vừa lan đi, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn lập tức bị dân làng 
vây kín không nhúc nhích nổi. Mấy người hội đội trưởng Hồ Dương cũng muốn lại giúp một tay, 
nhưng dân làng thấu một đám đàn ông râu ria xồm xoàm thì chẳng ai chịu tin cả. 


Pháp sư Á La thì chỉ muốn mau mau chóng chóng gặp được Địch ô đại nhân của thôn làng. Xét 
cho cùng, họ đã quá khao khát được biết rốt cuộc đây là nơi như thế nào, cũng có quá nhiều 
thắc mắc cần một lời giải đáp. 


Địch ô An Cát Mẫu 


Căn nhà của Địch ô An Cát Mẫu ở trung tâm thôn làng, thân nhà hình tròn, nhìn các cửa sổ thì 
ít nhất cũng chia làm ba tầng, bốn góc có kinh phướn, phía dưới có rất nhiều tượng quở thần 
điêu khắc bằng gỗ, pháp sư Á La kiến văn quảng bác như thế mà cũng không nói được đó là 
những tượng gì. Mã Cát vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi ầm ï: “Địch ô đại nhân, Địch ô đại nhân, 
con tìm được cho ông người đọc được chữ Mã Nhĩ rồi này! ” 


“Kha kha, A Mễ về đấy hả, sao lớn tiếng thế, lại gây họa gì bên ngoài rồi phải không? ” 


Mã Cát vừa xấu hổ vừa bối rối, vội nói: “Địch ô đại nhân nói bừa nhé, có khách quý đến đâu 
` Hà 
nè. 


“Ủa.” Lúc nàu ông già kia mới quay người lại, chú ý đến bọn Trác Mộc Cường Ba: “Người Hạ 
Qua Ba à? Sao có thể được? ” Địch ô An Cát Mẫu khoảng tắm sáu mươi đến bảy mươi tuổi, 
trông vẻ bề ngoài còn già nua hơn pháp sư Á La, gương mặt đâu những nếp nhăn sâu hõm, trên 
đầu chít khăn, nhưng không để tóc, mà chỉ có hai hàng râu dài bên mép và chòm râu dưới cằm 
tụ lại một chỗ. 


Mã Cát cười cười nói: “Địch ô cũng có lúc không linh rồi nhé! Họ không phải người Hạ Qua Ba 
đâu, họ là quú khách từ bên ngoài tới đấy! ” Tiếp đó, cô lần lượt giới thiệu từng người trong bọn 
Trác Mộc Cường Ba, rồi tự tiện lấy trong phòng trong của Địch ô đại nhân ra rất nhiều nệm cho 
mọi người ngồi xuống. 


Sau khi biết được thân phận của mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, vị Địch ô đại nhân ấy liền 
thẳng thừng nói luôn: “Nói mục đích của các vị đi, những vị khách phương xa.” 


Pháp sư Á La nói: “Chúng tôi tìm kiếm vết chân của Bạc Ba La quang vinh, đến vùng đất nàu, 
chúng tôi... ” 


“AI ” Tuy biết rằng làm vậy là rất thiếu lễ độ, nhưng vị Địch ô An Cát Mẫu vẫn không sao nén 
nổi cất tiếng ngắt lời: “Người Qua Bal Bạc Ba La thản miếu! Tôi hiểu rồi.” Ông đứng dậy, bất an 
đi đi lại lại mấy bước, đoạn nói: “Hình như tất cả những người từ bên ngoài đến, đều vì Bạc Ba 
La thần miếu cả. Nơi đó không dễ gì đến được đâu.” Ông đưa mắt liếc sang phía Mã Cát, rồi thở 
dài nói tiếp: “Thôi được, tôi có thể nói cho các vị biết chuyện về Bạc Ba La thần miếu và bộ tộc 


Trang 1.775/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Qua Ba. Chỉ hiểm nỗi, những điều tôi biết cũng chẳng nhiều nhặn gì.” 


Ông già vuốt vuốt lại vạt áo, ngồi trở xuống, châm chậm cất tiếng: “Người Vi Đạt chúng tôi đã 
đến định cư ở nơi này từ rất sớm, rất sớm, chỉ hơi muộn hơn so với người ở hang và người núi 
tuyết thôi. ” 

“Người núi tuyết! ” Nhạc Dương vừa nghe thấy cách phát âm đó đã kinh ngạc thốt lên. Cách 
phát âm chữ “người núi tuyết” của Địch ô An Cát Mẫu gần giống với “sa tư mã tang mễ” hoặc 
“cáp tư khoa ngưỡng hï”, còn khi Nhạc Dương ghép các âm “núi tuyết” và “người” trong tiếng 
Tạng cổ vào, thì lại nhận ra phát âm không giống thế. Pháp sư Á La bèn giải thích, cách phát 
âm “người núi tuyết” chắc là của tiếng Tượng Hùng, hoặc một loại ngôn ngữ cổ còn sớm hơn cả 
tiếng Tượng Hùng và vẫn được lưu giữ đến tận ngày nay, vì vậy không thể dùng tiếng Tạng cổ 
để ghép âm lại được. 


Địch ô An Cát Mẫu dừng lại, Nhạc Dương ngại ngùng giải thích: “Tôi... tôi muốn nói, không biết 
Địch ô đại nhân có thể kể về người núi tuyết trong truyền thuyết của các vị được không.” Từ sau 
khi pháp sư Á La nhắc đến người núi tuyết, Nhạc Dương đã tra tìm trong kho dữ liệu của giáo sư 
Phương Tân các tư liệu về người tuyết Tây Tạng. Không tra thì không biết, tra ra liền không 
khỏi giật mình, từ cuối thế kỷ mười chín cho đến ngày nay, số lượng các ghi chép chính thức về 
việc tìm kiếm người tuyết ở dãy Himalava và vùng phụ cận phải lên đến hơn nghìn, số lần các 
đoàn khảo sát tiến vào rặng núi với danh nghĩa tìm kiếm người tuyết, so với số lần khảo sát đỉnh 
Chomolungma còn nhiều hơn gấp bội. 


Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn, có nhà khoa học cho rằng, 
con người và người tuyết có cùng một tổ tiên. Hai triệu năm trước, Vượn người Phương Nam 1 
bắt đầu từ trên cây xuống đất, mở ra một phương thức sinh tồn hoàn toàn mới. Vượn người 
Phương Nam có thân thể cao lớn, trong đó có một bộ phận tiến hóa thành người, còn một bộ 
phận khác thì phân hóa thành loại nhỏ bé, loại cao lớn và người nguyên thủy Paranthropus 
Boisei. Ban đầu, Vượn người phương Nam tiến hóa thành người khéo léo Homo habilis, cũng 
chính là những tổ tiên có thể chế tạo ra các công cụ bằng đá đơn giản, mở ra thời kỳ Đồ đá cũ 
của loài người. 


Một triệu năm trước, băng hà bao phủ trái đất, tiến trình hoang mạc hóa ở châu Phi tăng tốc, 
một nhóm người Homo habilis ở châu Phi lại tiến hóa thành người đứng thẳng Homo erectus, 
họ học cách sử dụng lửa, ngôn ngữ cũng rõ ràng hơn. Đất đai châu Phi bị sa mạc hóa mỗi lúc 
một nhiều, khiến người đứng thẳng Homo erectus không thể không rời bỏ châu lục nàu, di cư đi 
khắp thế giới. Người vượn Bắc Kinh, người Nguyên Mưu, người Lam Điền rất nổi tiếng ở Trung 
Quốc, đều thuộc nhánh người đứng thẳng Homo erectus này cả; người Homo erectus đến châu 
Âu muộn hơn một chút, ở đây, họ tiến hóa thành người Homo neanderthalensis. 


Khoảng hai trăm năm mươi nghìn năm trước, môi trường châu Phi càng trở nên khắc nghiệt, 
một nhóm người đứng thắng Homo erectus ở đây đã tiến hóa thành người có trí tuệ Homo 
sapiens, người Homo sapiens bắt đầu cuộc đại di cư toàn cầu lần thứ hai. Những người đứng 
thẳng Homo erectus ở những nơi khác cũng có sự tiến hóa với mức độ khác nhau, họ đã sống 
chung với người Homo sapiens trong một thời kỳ rất dài. Mãi đến khoảng sáu mươi nghìn năm 
trước, lại một đợt băng hà nữa phủ khắp địa cầu, môi trường sinh tồn trên cả trái đất đều trở nên 
khắc nghiệt, người Homo sapiens không ngừng tiến hóa trong lao động, cuối cùng đã trở thành 
người Homo sapiens kỳ cuối, hoặc gọi là người mới, người hiện đại, về ngoại hình và dung lượng 


Trang 1.776/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bộ não gần như tương đương với con người ngày nay, và đồng thời dần dần thay thế người đứng 
thẳng Homo erectus vẫn chưa thể tiến hóa được. Người ta chia người Homo sapiens kỳ cuối ra 
làm bốn đại chủng: Trung Quốc, Đông Á, người Indian ở châu Mỹ chủng da vàng, gọi là người 
Mongoloid hay người Mông Cổ; người châu Âu, Bắc Phi, Nam Á thuộc chủng da trắng, hay gọi 
là người Oropeoit hay người Caucasoid; ngoài ra còn có chủng da đen ở châu Phi, da nâu ở 
châu Úc, từ đó hình thành cách cục của nhân loại ngày nau. 


Điều khiến các nhà nhân loại học và nhà nghiên cứu Tây Tạng thấy thú vị là, có rất nhiều truyền 
thuyết viễn cổ của Tâu Tạng có những điểm tương đồng đến đáng ngạc nhiên với lịch sử tiến 
hóa của loài người; chẳng hạn như truyền thuyết về nguồn gốc loài người của dân tộc Tạng cho 
rằng, con người từ loài vượn tiến hóa nên; còn cả truyền thuyết về cuộc chiến giữa người núi 
tuyết và người ở hang, gần như chính là một phiên bản của sự cạnh tranh giữa người Homo 
erectus và người Homo sapiens; thậm chí cả từ “người núi tuyết” cũng ngầm ám chỉ đến thời kỳ 
băng hà. Vì vậy, những nhà nhân loại học ấy suụ đoán, người tuyết mà ngày nay vẫn được đồn 
đại lưu truyền trong vô số các câu chuyện, cũng như được rất nhiều người tận mắt trông thấy đó, 
rất có thể là một chủng người Homo erectus đã tiến hóa để thích nghỉ với sự sinh tổn vùng sông 
băng trong cuộc chiến giữa người Homo erectus với người Homo sapiens. Vì sông băng tan 
chảy, đa phần không gian sinh tồn còn lại đều bị người Homo sapiens chiếm cứ, duy nhất chỉ có 
cao nguyên núi tuyết trên nóc nhà thế giới này là vẫn còn giữ lại một mảng không gian thích 
hợp để người tuyết sinh tôn mà thôi. 


Hơn nữa, thông qua nghiên cứu các tư liệu, Nhạc Dương và Trương Lập còn phát hiện, cả quá 
trình tiến hóa của loài người, cực kỳ tương đồng với quá trình sản sinh ra Lang vương mà giáo sư 
Phương Tân đã nói, gần như có thể nói là đồng nhất. Cũng có nghĩa là, dù là chủng loại nào, 
cũng đều phải trải qua một quá trình giống nhau, mới có thể tiến hóa nên đủ trí tuệ. Khi sự tha 
đổi khắc nghiệt của môi trường sống, cuộc sống lao động tập thể, những cuộc thiên di không 
ngừng, số lượng quần thể và năng lực chống lại môi trường đều đạt đến mức độ nhất định, thì 
bắt đầu định cư, trải qua nghìn vạn năm tích lũy, rồi mới từ từ thay đổi được. 


Địch ô An Cát Mẫu không có những tri thức khoa học phổ thông này, nhưng ông được nghe 
những truyền thuyết từ đời cha ông, ông nội ông, cụ kụ ông kể lại. Ông nói: “Người núi tuuết là 
một trong những cư dân sớm nhất của nơi này, tất cả các truyền thuyết đều nói như vậy. Chiều 
cao của họ ít nhất cũng gấp đôi người bình thường chúng ta, tương truyền rằng, người núi tuyết 
có lớp lông rất dày, đi lại dễ dàng trên núi tuyết, không hề sợ đóng băng và giá lạnh; dùng tay 
không có thể đánh ngã được bò rừng và báo tuyết; họ cũng có bộ lạc, có công cụ sản xuất của 
riêng mình, có điều so với công cụ của chúng ta thì hơi kém một chút. Hầu hết đều bằng đá, 
cũng có một ít chế phẩm kim loại. Nhưng truyền thuyết về họ rất ít, dù sao thì trong chúng tôi 
cũng chưa ai từng thấy họ cả, mà có rất nhiều truyền thuyết còn do người Hạ Qua Ba kể lại cho 
chúng ta nữa. ” 


Thấy phần nội dung truyền thuyết mà Địch ô An Cát Mẫu kể ra quá ít, Nhạc Dương không khỏi 
chau mày lại, thoáng nheo mắt, anh liền thấy pháp sư Á La đang nhìn mình chằm chằm, ý 
chừng muốn nhắc anh đừng tùy tiện ngắt lời Địch ô An Cát Mẫu nữa. 


Địch ô An Cát Mẫu thấy Nhạc Dương không còn câu hỏi nào khác, mới tiếp tục nói: “Thực ra, 
tổ tiên chúng tôi tới vùng đất này là để tránh chiến tranh loạn lạc, những người tới đây gần như 
đều có cùng một mục đích ấu. Người Qua Ba là nhóm cuối cùng thiên di tới chốn này, nhưng lại 
là những người mạnh mẽ nhất, tuy họ cũng giống như chúng ta, đều được gọi là hậu nhân của 


Trang 1.777⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


người ở hang, nhưng niên đại cách nhau quá xa, nên giữa hai bộ tộc có những khác biệt rất lớn. 
Bọn họ chiếm cứ tầng cao nhất vốn thuộc địa bàn của người núi tuyết, đồng thời điều động nhân 
thủ ở Thánh vực xây dựng nên Bạc Ba La thần miếu, không có bộ tộc nào dám phản kháng cả.” 


“Tại sao lại chọn tầng cao nhất? ” Đội trưởng Hồ Dương buột miệng hỏi. Tầng bình đài thứ hai 
này ước chừng ở độ cao khoảng bốn nghìn mét so với mực nước biển, còn tảng thứ ba thì xấp xỉ 
đạt sáu nghìn mét, gần đến lằn ranh tuyết, mà độ cao quá năm nghìn mét so với mực nước biển 
không thích hợp cho con người sinh sống, đâu là thường thức hiển nhiên. 


Địch ô đại nhân đáp: “Tại sao ư? Có thể vì người ở trên đó ít nhất. Trước khi người Qua Ba tới 
đây, tầng bình đài thứ ba hầu như chỉ có người núi tuyết, môi trường trên đó không thích hợp 
lắm cho các bộ tộc khác sinh sống, nhưng khi người Qua Ba cưỡng chiếm nơi đó, những người 
núi tuyết phản kháng hoặc bị giết, hoặc đều bỏ trốn cả. Về sau mới có truyền thuyết kể rằng, bộ 
tộc Qua Ba tìm được một nơi gần như hoàn mỹ, vì chỗ đó lúc nào cũng có băng tuyết và sương 
mù bao phủ, nên chưa từng được phát hiện bao giờ. Tương truyền rằng, nơi ấy có một vùng đất 
rộng lớn, không có thời tiết biến đổi, không có những khu rừng Xương Trắng và lũ ác thú khủng 
khiếp, lại rất gần núi Thần. Ở nơi ấu, đồng cỏ mãi mãi một màu xanh, mãi mãi ấm áp, mâu mãi 
mãi giữ một màu trắng, từ đầu năm tới cuối năm đều là mùa xuân. Cũng có truyền thuyết nói 
rằng, người Qua Ba đã tạo nên tất cả những thứ ấy, tóm lại là, trong truyền thuyết, người Qua 
Ba thực sự rất lớn mạnh, họ có những loại vũ khí mạnh nhất, có vu sư mạnh nhất, có quân đội 
mạnh nhất, kỹ nghệ của họ khiến người ta phải kinh ngạc, trí tuệ của họ lại càng cao tuyệt. Họ 
không sử dụng chữ Mã Nhĩ nữa, mà dùng một loại văn tự khác, lại còn phát minh ra thứ dùng để 
viết chữ, không cần viết trên vỏ câu nữa. Chẳng những thế, họ còn có thần thông thao túng 
được cả ngọn lửa, khiến khúc cây tự động di chuyển...” Nói tới đây, Địch ô An Cát Mẫu ngừng 
lại, mỗi lần nghe thấy các thông tin này, những người từ bên ngoài đến thông thường đều hết 
sức kinh ngạc. 


Có điều, mấy người này hình như chẳng hề ngạc nhiên một chút nào, mà chỉ tiếp tục hỏi: “Về 
sau thì sao? Sau khi người Qua Ba chiếm lĩnh tảng bình đài thứ ba thì thế nào? ” 


“Về sau...” Địch ô đại nhân lục tìm trong kú ức, “truyền thuyết kể rằng họ đã xây dựng rất nhiều 
tòa thành đá trên tảng bình đài thứ ba, đến cả những người thợ xây bị chiêu mộ cũng phải thừa 
nhận đó là một kỳ tích, là điểm lành do thần ưng trên trời đưa tới, những truyền thuyết tôi vừa 
kể cho mọi người đó cũng là do họ mang vẻ. Nhưng về sau người Qua Ba đã bảo vệ rất chặt 
những tòa thành ấy, họ đuổi hết những người khác xuống các tầng dưới, mọi bộ tộc khác đều 
không được phép đặt một chân lên tầng thứ ba này, vì thế, những chuyện xảy ra sau đó, chúng 
tôi cũng không thể nào biết được. Cũng từng có người thử tìm cách lén lên tảng thứ ba, nhưng 
nghe nói những người Thượng Qua Ba ở trên đó đều không chút nương tình mà giết sạch tất cả 
những kẻ nào dám đặt chân lên đất cấm của họ.” 


“A, sao lại thế? ” Mã Cát không kìm được buột miệng thốt lên. Kể cả pháp sư Á La, tất cả 
những người khác đều cảm thấy thật khó tin. 


“Nếu những người lên đó đều bị giết chết, vậu làm sao tin tức lan truyền xuống dưới đây được? ” 
Nhạc Dương thắc mắc. 


Địch ô đại nhân đáp: “Thì cũng có những dũng sĩ liều chết lên tảng bình đài thứ ba và may mắn 
chạy thoát trở về. Trước đây, người Thượng Qua Ba về đại thể cũng giống như chúng tôi, phân 


Trang 1.778/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bố khắp nơi, chủ yếu sống thành các bộ lạc, mà giữa các bộ lạc cũng có tranh đấu, hiểm khích, 
vì vậu, chỉ cần ở trên đó cần thận không để gặp phải bọn họ thì cũng vẫn còn cơ may sống sót 
trở về. Đương nhiên, những tin tức này cũng mới lan truyền đi từ một hai trăm năm gần đây. 
Theo các truyền thuyết xa xưa của bộ tộc, vào khoảng mấy trăm năm trước, những người lên 
tầng bình đài thứ ba đó đều tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào để sống sót trở về, nhất loạt 
đều ra đi rồi biến mất vĩnh viễn.” 


Đám Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Không đúng rồi, cách nói này hoàn 
toàn không khớp với những gì họ đã biết. Bộ tộc Qua Ba chính là Đạo quân Ánh Sáng, đó là 
một cánh quân hoàn chỉnh, sao lại có thể phân chia thành các bộ lạc khác nhau được? Lẽ nào vì 
thời gian quá lâu, Đạo quân Ánh Sáng cũng bị phân chia thành từng nhóm nhỏ, rồi tranh đấu 
với nhau để giành được quuên thống trị tối cao? Còn pháp sư Á La thì lại càng thảm khẳng định, 
tuyệt đối không thể nào, nhất định là có sai sót gì ở đâu đó? Truyền thuyết sai ư? Hay là những 
người tự xưng đã lên tầng thứ ba ấu, căn bản chưa từng đặt chân lên đó, chẳng qua chỉ bịa tạc ra 
để lòe bịp mọi người mà thôi? 


“Họ lên đó làm gì vậy? ” Nhạc Dương thắc mắc. 


“Làm gì ư? ” Địch ô An Cát Mẫu cười khổ đáp: “Tại sao các vị lại không ngại đường xa ngàn 
dặm, không sợ bao hiểm nguy gian khó trùng trùng trên đường để tới tận nơi nàự? Tại sao khi 
đồng bạn tử thương vô số, các vị cũng vẫn không chịu quay đầu? Đừng nói vói tôi rằng, các vị 
đến được đâu mà không hề thương vong gì. Vậy thử hỏi, các vị vì điều gì mà nhất định phải lên 
tầng bình đài thứ ba ấy? ” Nhạc Dương toan mở miệng, Địch ô An Cát Mẫu lại tiếp lời: “Chúng 
tôi, cũng giống như các vị thôi, nghe nói phía trên đó có vùng đất được thần linh ban phước, có 
thức ăn không bao giờ cạn kiệt, không có thiên địch và dã thú xâm hại, có ai mà không muốn 
tận mắt nhìn thấy một lần trong đời chứ? Tình trạng của chúng tôi ở đây thế nào, các vị cũng 
đều đã thấy cả rồi, chiến tranh, bệnh dịch, dã thú đầy rẫy khắp nơi, mỗi ngày chúng tôi đều phải 
vật lộn vùng vẫu trên lằn ranh sinh tử, mỗi năm đều bị cái đói và bệnh tật cướp đi không biết bao 
nhiêu sinh mạng. Càng huống hồ, những năm gần đây, những người `giáp mễ' từ bên ngoài đến 
như các vị mỗi lúc một nhiều, từ nơi bọn họ, chúng tôi biết được rằng ở bên ngoài có một thế 
giới hoàn toàn khác với nơi đây, một thế giới rộng lớn vô cùng. Một thế giới, nếu đi bộ thì tốn 
mười năm cũng chẳng thể đi hết. Những người ấu có màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, 
lại còn phát minh ra những thứ dẫu có trong mơ chúng tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi 
nữa. Thử hỏi, các vị có biết rằng, những người sống ở đâu khát khao được rời khỏi chốn này thế 
nào hay không? Họ khát khao được ra xem thế giới bên ngoài ấy, tận mắt nhìn thấy con chim 
sắt biết bau trong truyền thuyết, nhìn thấy những con sâu sắt khổng lồ có bánh, không cần sức 
người sức ngựa cũng có thể lao như bay về phía trước...” 


Cứ nói, nói mãi, khóe mắt Địch ô đại nhân cũng hơi ươn ướt: “Thế nhưng, người Qua Ba đã xâu 
nên một rào chắn không thể nào vượt qua ở phía trên đó, họ khiến người bên ngoài không thể 
tìm được nơi này, đồng thời cũng khiến người ở trong đây không thể ra thế giới rộng lớn ngoài 
kia. Nhiều lúc, những người dân bình thường có thể sẽ cho rằng, những dũng sĩ đã lên trên ấu và 
không bao giờ trở về nữa, chắc hẳn đã tìm được lối ra, và rời khỏi nơi đây rồi cũng nên. Tuụ 
rằng biết rõ là không thể nào thế được, nhưng họ vẫn không sao kìm nén được suy nghĩ ấy. 
Càng huống hồ, rất nhiều lúc, chúng tôi còn buộc phải lên trên đó nữa.” 


Địch ô An Cát Mẫu lại đổi giọng, chảm chậm thở dài nói: “Như các vị đã thấu đấy, ở tảng thứ 
hai này thời tiết biến đổi rất đa đoan, có lúc chỉ cần một trận thiên tai thôi cũng đủ khiến cả một 


Trang 1.779/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bộ lạc mất hết mùa màng rồi. Ví như mấy bộ lạc ở phương Bắc chẳng hạn, gặp một trận lụt lớn, 
vậy là chẳng thu hoạch được một hạt lương thực nào. Mà người Hạ Qua Ba thì cũng không phải 
năm nào cũng xuất hiện, có khi mấy chục năm họ mới xuất hiện một lần cũng không chừng. Để 
bộ lạc có thể tiếp tục sinh tồn, các dũng sĩ của Yaca buộc phải liều chết lên tầng thứ ba ăn trộm 
hạt giống, còn dũng sĩ của Langbu chúng tôi thì phải vượt qua rừng Xương Trắng xuống chỗ của 
người Hạ Qua Ba bên dưới. Lương thực của người Hạ Qua Ba lúc nào cũng sung túc dồi dào, 
nếu gặp may, thì thường thường cũng có dũng sĩ mang được hạt giống trở về. Có điều, đến giờ 
thì e rằng phía Yaca khó lòng mà trộm được hạt giống của họ nữa rồi, chỉ mong các bộ lạc bên 
đó vẫn có thể tiếp tục cảm cự được.” 


“Tại sao thế? ” 


“Ba năm trước, các dũng sĩ đi trộm lương thực, kết quả là bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có một người 
chỉ còn một tau một chân bò về được đến Côn Ba Thoát, người đó mang về một tin tức, nói 
rằng, người Qua Ba đã có vương của họ rồi.” 


Nhìn những ánh mắt có vẻ không hiểu lắm của những vị khách phương xa, Địch ô An Cát Mẫu 
giải thích: “Người Qua Ba vốn cũng giống như các bộ lạc ở tầng thứ hai này, họ phân tán ra 
sống ở các khu vực khác nhau theo từng bộ lạc, giữa các bộ lạc ấy thường có khoảng cách, 
dường như cũng không hòa bình gì cho lắm. Thế nhưng, một khi họ đã có vương, vậy thì tình 
hình sẽ hoàn toàn khác. Có nghĩa là, toàn bộ người Thượng Qua Ba trên tầng thứ ba đều đã 
được thống nhất thành một mối. Giờ thì chỉ biết hụ vọng, bọn họ sẽ không tiêu diệt hết các bộ 


^s 13 


lạc như chúng tôi mà thôi. 
Pháp sư Á La lại hỏi: “Vậy còn Hạ Qua Ba tộc? Hạ Qua Ba tộc là như thế nào? ” 


Địch ô đại nhân gật đầu, nói: “Sự thực là, trong các truyền thuyết của đời trước lưu truyền lại, có 
một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không hể biết về sự tổn tại của người Hạ Qua Ba. 
Khoảng chừng hơn trăm năm sau khi người Thượng Qua Ba xuất hiện, chúng tôi mới biết rằng 
còn có người Hạ Qua Ba nữa. Bọn họ nói rằng, họ và người Thượng Qua Ba cùng đến vùng đất 
này, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, họ lại ở phía bên dưới mà không tiếp tục đi lên trên 


» 


cao. 
“Vậy tại sao họ lại bị tiêu diệt thế? ” 'Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Địch ô An Cát Mẫu cười khổ, lắc đầu: “Làm sao tôi biết được? Nhưng chắc đến quá nửa là có 
liên quan đến người Thượng Qua Ba rồi. Một hai trăm năm gần đây, những thôn làng bị tiêu diệt 
đa phần đều có liên quan đến người Thượng Qua Ba. Các thôn làng bên Yaca còn bị tiêu diệt 
nhiều hơn, ví như trộm lương thực bị phát hiện, là phải chuẩn bị tâm lú đón nhận kết cuộc ấu 
rồi. 


Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: “Sao có thể vậu được! ” Rất rõ ràng, những hạt giống 
ấu có lẽ chính là “lương thực vàng” mà đội trưởng Hồ Dương nói tới. Lẽ nào vì chất đất hay 
nguyên nhân nào đó khác, khiến cho sản lượng của “lương thực vàng” trồng trên tầng bình đài 
thứ hai này sau mấy đời liền giảm xuống? Mà dù có thế chăng nữa, những người Thượng Qua 
Ba kia có nhiều lương thực đến độ ăn chẳng hết, chia một phần cho cư dân ở tầng thứ hai nàu 
thì có làm sao? Lại còn cấm cửa người ta, một khi phát hiện kẻ nào xâm phạm, liền tiêu diệt 
toàn bộ thôn làng bộ lạc của họ, đây là đạo lý gì chứ? Còn người Hạ Qua Ba nữa, sao họ lại kinh 
động đến người Thượng Qua Ba? Ruộng của họ cũng có “lương thực vàng”, có thiếu thốn gì nữa 


Trang 1.780/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đâu? 


Pháp sư Á La đưa tay ngăn Trác Mộc Cường Ba lại, tiếp tục hỏi: “Chuyện người Hạ Qua Ba bị 
tiêu diệt xảy ra vào lúc nào vậy? ” 


Địch ô đại nhân đáp: “Ừm, chắc khoảng bốn năm trước gì đó, lúc đó cả thôn Côn Ba Thoát và 
Thư Đội Công Nhật đều bị kinh động, vì có cả một nhóm lớn người Thượng Qua Ba đi qua khu 
vực gần thôn làng bọn họ. Họ còn tưởng rằng làng mình sắp bị đồ sát nữa cơ.” 


“Bốn năm trước, cũng chính vào khoảng thời gian đó, người Qua Ba điên ấy thoát ra khỏi nơi 
này. Nếu là vậy, nếu là vậy thì thời gian đã gắn kết với nhau rồi. Thì ra ngôi làng bên dưới bị 
người Thượng Qua Ba tiêu diệt, thang trời và bánh xe nước cũng bị người Thượng Qua Ba phá 
hoại. Nhưng mà, kết quả khám nghiệm thi thể cho thấu, những vết thương đó đều không phải 
do vũ khí của con người tạo nên, việc này thì giải thích thế nào đây nhỉ? Đúng rồi, Thủ hộ linh! 
Nhất định là thế rồi! ” Nhạc Dương đã sắp xếp lại toàn bộ các đầu mối thành một đường liền 
mạch trong óc. 


Nói tới đâu, Địch ô An Cát Mẫu đã đứng lên, đảo mắt nhìn những vị khách lạ, đoạn tiếp lời: 
“Được rồi, đó là rất cả những gì tôi biết, nhiều chuyện bản thân tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. 
Nếu các vị còn muốn tìm hiểu thêm nữa, hay là đến Tước Mẫu tìm Đại Địch ô Thứ Kiệt đại nhân 
của vương quốc Langbu chúng tôi đi, ông ấy biết rất nhiều bí mật. Vả lại, rất nhiều truyền thuyết 
tôi biết, đều là nghe ông ấy truyền lại cả.” 


Thấy Địch ô đại nhân hơi cúi người, bọn Trác Mộc Cường Ba vội vàng đứng dậy nói: “Được 
Địch ô đại nhân cho biết nhiều điều như vậy, chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn. Cũng làm phiền 
ngài lâu quá rồi, thật xin lỗi. Vậu, vậy chúng tôi, xin phép được cáo từ ở đây.” 


Mã Cát đứng bên cạnh bèn cất lời mời: “Đến nhà em đi, nhà em ở ngay phía trước đây thôi...” 


Địch ô đại nhân mỉm cười nói: “Có gì đâu, vừa nãu nghe nói có người Hạ Qua Ba đang phân 
phát thức ăn, lại còn trị bệnh cho người trong thôn chúng tôi nữa, tôi phải cảm ơn các vị mới 
đúng. A, đợi đã... Cường Bal ” 


Trác Mộc Cường Ba vừa bước ra đến cửa, ánh sáng của Shangri-la đang chiếu lên người gã. Gã 
quay người lại, thấy Địch ô đại nhân đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ rồi cất tiếng hỏi: “Tôi có 
thể xem mắt của anh được không? Trác Mộc Cường Ba? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Địch ô đại nhân bèn đưa hai cánh tay gầy quộc khô héo ra, 
kéo mí mắt gã xuống, chỉ thấy bên dưới và hai bên nhãn cầu, có khá nhiều sợi tơ máu màu xanh 
rất khó nhận ra, thậm chí có sợi đã chuyển sang màu đen, thoạt trông giống như con sâu nhỏ 
màu đen đang bò theo nhãn cầu vươn thẳng vào trong xương sọ. 


Địch ô An Cát Mẫu lùi lại một bước, hít sâu rồi thở hắt ra: “Không ngờ lại là nó.” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba dường như cũng biết Địch ô An Cát Mẫu nói đến thứ gì, pháp sư Á La 
kinh ngạc hỏi: “Địch ô nhận ra ư? ” 


Địch ô An Cát Mẫu đáp: “Ùm, Đại Thanh Liên cổ trong Địa Ngục Bát Đại Cổ Độc, thì ra các vị 
cũng biết, bao nhiêu lâu rồi? ” 


Trang 1.781/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba không sao kìm nén được cảm giác vui sướng dâng trào lên trong tâm khảm, 
không ngờ chưa cần đến Bạc Ba La thần miếu, mới tới thôn làng đầu tiên ở Shangri-la đã có 
người nhận ra được loại cổ độc này rồi, thử hỏi gã làm sao mà không vui mừng ra mặt cho được. 
Gã nôn nóng nói: “Tôi, tôi vẫn còn ba tháng thời gian, Địch ô đại nhân, tôi... tôi... có thể trị 
được không vậy? ” 


Pháp sư Á La đứng bên cạnh bổ sung thêm: “Đây cũng là một mục đích tìm kiếm Bạc Ba La 
thần miếu của chúng tôi.” 

Địch ô An Cát Mẫu nhìn pháp sư Á La với ánh mắt ngờ vực, tựa như rất khó tin Bạc Ba La thần 
miếu lại có phương pháp trị liệu cổ độc, ông vân vê chòm râu dài, rồi khe khẽ lắc đầu: “Ứm, Đại 
Thanh Liên, không ngờ trong những năm còn sống trên đời này, tôi lại có thể thấu nó lần nữa. 
Tôi không biết cách giải, nhưng vẫn một câu nói đó thôi, hãy đi tìm Đại Địch ô Thứ Kiệt đại 
nhân. Trước đâu, tôi từng thấu Đại Thanh Liên cổ một lần, chính là do ông ấy sử dụng.” Cả bọn 
đều hiểu ý của Địch ô An Cát Mẫu, nếu đã có thể sử dụng, vậy thì quá bán là cũng có thể giải 
trừ loại cổ độc nàu. 


“Có điều...” Địch ô An Cát Mẫu lại bổ sung thêm, “tốt nhất các vị nên cần trọng, Thứ Kiệt đại 
nhân không dễ nói chuyện như tôi đâu.” 


“Vậy thế, từ đây đến Tước Mẫu cần bao nhiêu thời gian vậy? ” Nhạc Dương hỏi thêm. 
Địch ô đại nhân đáp: “Nếu không xảy ra chuyện gì, khoảng ba ngày đi bộ là tới nơi rồi.” 


“Cám ơn, thật vô cùng cám ơn ngài! ” “Cám ơn ngài lắm, Địch ô đại nhân.” Mỗi người đều bàu 
tỏ sự cảm kích của mình với Địch ô An Cát Mẫu. 


Rời khỏi căn nhà của Địch ô An Cát Mẫu, chỉ thấy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đã bị một đám 
đông vây kín. Hai cô đang khám bệnh cứu người, phân phát các thứ cần thiết cho cuộc sống, 
bận đến không ngơi tay ngơi chân ra được giây phút nào. 


“Giáo quan! ” “Cô Mẫn Mãn! ” Trương Lập và Nhạc Dương từ đằng xa đã ngoác miệng hét lên, 
họ đều nôn nóng muốn báo tin này cho hai người. Cường Ba thiếu gia được cứu rồi, đây là tin 
mừng tàu trời chứ chẳng chơi! 


Nghe thấy tin tức khiến lòng người phấn chấn ấy, Mẫn Mẫn hạnh phúc gục đầu vào vai Trác 
Mộc Cường Ba, kích động nói trong nước mắt: “Anh Cường Ba, đúng là người tốt sẽ có phúc, 
em biết là anh sẽ không sao mà.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Phải rồi, phải rồi, anh sẽ không sao đâu. Được rồi, đừng khóc nữa, 
bao nhiêu người đang nhìn kìa. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương cũng sẽ cười em nữa đó. ” 


Lữ Cánh Nam đứng một bên, nét mặt cũng lộ vẻ hân hoan mừng rỡ. Cô liếc nhìn đám người 
đang chen chúc, vội gọi đội trưởng Hồ Dương và pháp sư Á La: “Mọi người, mau giúp tôi phân 
phát các thứ này.” 


Nhạc Dương cảm thấy hơi tiêng tiếc, bèn nói: “Giáo quan, phân phát hết đồ ăn cho dân làng, 
vậy chúng ta thì sao? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Chúng ta ăn làm sao hết được nhiều thế? Nhưng đối với những người này, 


Trang 1.782/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì có thể cứu mạng họ đó! Nếu không tới đây, Cường Ba... làm sao... làm sao có thể...” Nói tới 
đây, trong mắt cô đượm lên một vẻ dịu dàng. 


Cả bọn bận rộn suốt cả ngày trời, Mã Cát nhìn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thuần thục chữa trị 
cho dân làng, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi nhân lúc rảnh rỗi, gọi Mẫn Mẫn ra nói: “Chị Mẫn 
Mẫn, ngày mai nếu mọi người có thời gian, em muốn, em muốn nhờ mọi người đến thăm mấy 
người bệnh nặng lắm.” 


Đường Mẫn nói: “Ngày mai à, ngày mai bọn chị phải đi Tước Mẫu rồi, bệnh của anh Cường Ba 
phải trị gấp. Hay là tối nay em dẫn đi luôn, biết đâu có thể giúp được gì cho họ.” 


Mã Cát len lén liếc mắt sang phía Trương Lập. Trương Lập nãy giờ vẫn chăm chú ngắm nhìn 
Mã Cát, thấu cô đưa mắt qua, hai má liền đỏ bừng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh ngoảnh đầu ởi. 
Bấy giờ, Mã Cát lại lấu làm khó xử nói: “Ngày mai đã ởi rồi sao? ” 


“Ừ, nhưng bọn chị sẽ trở lại thăm em mà.” 


“Tối nay thì không được rồi, chỗ đó ở bên ngoài thôn làng cơ. Ngày mai, ngày mai mọi người 
cũng sẽ đi qua nơi ấu đấy.” Mã Cát nghĩ ngợi giây lát, rồi nói. 


“Được rồi.” Đường Mẫn liền gật đầu đáp ứng. 
Lịch sử Thánh vực 


Buổi tối, cả bọn kéo đến nhà Mã Cát. Nhà cô ở phía Bắc thôn, nằm bên con sông nhỏ, căn nhà 
không lớn lắm, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Nhà chia làm hai tầng, có cầu thang độc mộc 
dẫn lên xuống, hai tầng đều trổ ô cửa số nhỏ hướng về phía ánh sáng, chỗ thông phong có bếp 
lửa. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì, chỉ có mấy món đồ thêu đơn giản treo trên tường. 


Bữa tối rất bình thường, chẳng có gia vị gì, thức ăn đạm bạc, song cũng đã lâu lắm rồi họ không 
được ăn thứ gì ngoài lương khô. Cơm nắm, bánh rau dại, một ít nấm ngâm muối hoặc hong khô, 
trộn với thứ bột cau cay giống như ớt, Mã Cát còn lấy ra một loại thức uống tự chế khá giống 
rượu gạo, mấy người bọn đội trưởng Hồ Dương đều nức nở khen ngon. 


Trong bữa ăn, Trác Mộc Cường Ba hỏi Mã Cát về lịch sử của Thánh vực và tình hình các thôn 
làng xung quanh. Cô bèn kể lại một lượt những gì mình biết, những truyền thuyết đã được nghe 
cho họ. 


Thánh vực này được ai phát hiện, phát hiện vào lúc nào thì từ lâu đã chẳng còn ai biết được. 
Chắc là từ rất lâu, rất lâu trước đâu, hơn một vạn năm trước, đã có những cư dân nguyên thủy cư 
trú ở gần núi tuyết phát hiện ra chốn nàu. Vì nơi này không có gió thốc dữ dội, có thể coi là một 
ốc đảo giữa vùng băng tuyết, nên lẽ tự nhiên là có người di cư tới đây. Trải qua hơn vạn năm, 
không biết đã có bao nhiêu bộ tộc thiên di tới. Tính riêng các bộ tộc mà Mã Cát biết, đã có thôn 
Mã Ba ở gần đây tự xưng là hậu duệ của người Cát, mà người Cát lại phát triển từ người dân tộc 
Mục mà ra; dân làng Đa Ngưỡng thì cho rằng tổ tiên của mình là người dân tộc Niên đầu sói; 
các làng Qua Ninh, Na Ninh thì lần lượt là hậu duệ của người Côn Ngô, người Vi; làng Vị Huyết 
Nhẫn khá lớn mạnh là hậu duệ của bộ tộc Bạch Lang:... gần như mỗi thôn làng đều là một 
chủng tộc khác nhau. 


Pháp sư Á La nghe khá chăm chú, phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, mấy chủng tộc mà Mã 


Trang 1.783/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cát thuận miệng kể ra ấy, không ngờ bao gồm cả những chủng tộc khởi nguyên trong truyền 
thuyết của người Tạng và cả tộc Khương, tộc Địch trong các ghi chép lịch sử thời Hạ, Thương, 
Chu. Khoảng cách về cả thời gian và cương vực của những dân tộc này đều cực lớn. Nói một 
cách dễ hiểu hơn, thì ở đây vừa có người triều Hạ, vừa có người triều Thương, hay người nước 
Tần, nước Tẻ thời Chiến Quốc là hàng xóm, hoặc Hung Nô triều Hán và Đột Khuvết thời 
Đường ở sát cạnh nhau, đi vài bước là tới. 


Về lịch sử của Thánh vực thì Mã Cát cũng chỉ biết ngần ấy. Tới đây sớm nhất là người núi tuyết, 
cũng có truyền thuyết nói rằng, người núi tuyết vốn là những sự sống được núi tuyết mang thai 
đẻ ra, vì vậy bọn họ vốn đã cư trú trên tầng bình đài thứ ba kia rồi. Về sau mới lục tục có những 
người khác tới đâu. Mới đầu người ít, đất rộng, ai nấy đều tìm những vùng đất thích hợp để sinh 
sống, sản xuất, mọi sự hết sức bình an vô sự. Về sau khi người dân đông lên, không tránh khỏi 
việc xuất hiện những tranh chấp. Thánh vực này cũng chẳng khác gì những nơi khác bên ngoài, 
hết phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân, có điều quy mô và mức độ thảm khốc nhỏ hơn rất nhiều 
mà thôi. Cũng đã từng xuất hiện một khoảng thời kỳ thống nhất ngắn ngủi, nghe đâu gọi là 
Vương triều Thái Dương gì đó, nhưng thời gian cũng không được dài lắm, sau rồi lại phân khai. 
Còn về người núi tuyết ở tầng bình đài thứ ba, vì việc lên xuống một tầng không phải chuyện dễ, 
vả lại thời đó tầng thứ ba ấy còn chưa có người Qua Ba xuất hiện, không giống như bây giờ. 
Thời đó, trên tầng thứ ba cũng thiên tai liên tiếp, mà có những nơi còn thoắt nóng thoát lạnh, 
ngoài người núi tuyết ra, đó không phải là nơi thích hợp cho tất cả mọi người cùng sinh tồn, vì 
vậu, trong truyền thuyết, suốt một hai vạn năm liền đều chỉ có người núi tuyết sống ở trên đó. 


Nhạc Dương lại hỏi cặn kẽ Mã Cát về tình hình của những người tuyết ấu, đặc biệt là sau khi bị 
người Qua Ba đánh bại, kết cục của họ như thế nào? Nhưng Mã Cát chỉ có thể lắc đầu trước câu 
hỏi ấy. Người ở bên ngoài thi thoảng còn có cơ hội thấy bóng dáng người tuyết, nhưng người ở 
Thánh vực thì không như vậy, bọn họ cơ hồ chưa từng thấy người núi tuyết lần nào, mà biết 
rằng có một chủng người như vậy nhờ các truyền thuyết cổ xưa. Vả lại, họ nhớ đến người núi 
tuyết đa phần cũng chỉ vì người Qua Ba, còn chuyện người núi tuyết bị người Qua Ba đánh bại, 
bỏ trốn, trốn chạy đến nơi đâu thì ai có thể biết được chứ? 


Nhạc Dương không khỏi thêm một lần thất vọng, đành nghe Mã Cát kể tiếp. 


Thời bấy giờ cũng có những bộ tộc đến đây, phát hiện nơi nàu không thích hợp cho họ sinh tồn, 
rồi lại ra đi. Nhưng nơi này gần như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên dù là tới 
đâu, hay rời khỏi nơi đâu, cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lú mười người chỉ có thể sống một, đồng 
thời phải đối mặt với kết quả đó. Nhưng rốt cuộc vẫn có những người sống sót rời khỏi nơi đâu, 
họ đã mang sự tồn tại của Thánh vực này lan truyền đi khắp nơi như một thần thoại. Vì vậu, từ 
hơn nghìn năm trước, ở cao nguyên Thanh Tạng chắc hẳn có khá nhiều người đã nghe nói đến 
các truyền thuyết tương tự, biết rằng có một nơi như thế tồn tại trên đời, cho tới khi những 
người Qua Ba đến đâu. 


Vào khoảng hơn một nghìn năm trước, một nhóm người Qua Ba đông nhất đã đến nơi này, sự 
lớn mạnh của họ khiến tất cả những bộ tộc khác ở Thánh vực đều không dám phản kháng. Mới 
đầu mọi người còn chưa biết đến sự tồn tại của họ, đợi khi phát hiện ra, thì người Qua Ba đã 
chiếm cứ toàn bộ tầng bình đài thứ ba, đồng thời đánh đuổi người núi tuyết ra khỏi vùng đất của 
họ. Bấy giờ cư dân Thánh vực còn ngỡ rằng nơi này sẽ lại thống nhất về một mối, nhưng về sau 
mới phát hiện ra, người Qua Ba vốn không hề có dự định này, họ chỉ đến các thôn làng bắt đi 
thanh niên trai tráng để lên tầng thứ ba xâu dựng thành trì. Đồng thời, họ cũng mang đến cho 


Trang 1.784/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cư dân ở Thánh vực một tin tức: bên ngoài núi tuyết đang chìm vào một thời kỳ đen tối nhất, 
hỗn loạn nhất; để tránh chiến hỏa lan đến nơi đây, Thánh vực đã bị bọn họ phong tỏa, cấm chỉ 
bất cứ người nào ra vào. Ngoài ra, họ cũng hứa sẽ mang đến cho tất cả một cuộc sống an cư lạc 
nghiệp. Quy củ được đặt ra từ đấu. Sau đó, thì không còn ai có thể ra thế giới bên ngoài kia 
nữa. 


Nghe nói là không chỉ có một tòa thành đá, không biết bao nhiêu đời người, bỏ ra hơn trăm 
năm mới hoàn thành. Tất cả cư dân Thánh vực đều vô cùng hân hoan chờ người Qua Ba thực 
hiện lời hứa của họ, mang đến cho mọi người một cuộc sống no đủ, không có bệnh tật, người 
cấu cày có ruộng có vườn, ai ai cũng có nhà ở thoải mái. Chẳng ngờ rằng, sau khi xâu xong các 
tòa thành đá, người Qua Ba trên tầng thứ ba ấy liền không còn liên hệ gì với họ nữa. Còn những 
người già thuộc nhóm cuối cùng tham gia xây dựng những tòa thành đá ấy, cũng không nói 
năng nửa lời về chuyện này, tựa hồ đã xảy ra biến cố kỳ lạ gì đó, chỉ trong những lúc hồi tưởng 
lại, mới cảm thán thốt lên hai tiếng: “Kỳ tích! ” 


Sau rồi thì chuyện về tầng thứ ba và người Qua Ba đều nhạt dần, cư dân Thánh vực lại sống 
cuộc sống vạn năm nay vẫn không thay đổi của họ, chỉ có điều, vì nhiều nguyên nhân khác 
nhau, không còn người nào rời khỏi đây nữa. Nói tới đây, Mã Cát đặt một ngón tay lên môi 
dưới, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi ngạc nhiên thốt lên: “Kỳ lạ lắm nhé, sau khi các 
tòa thành đá được xây, trong các truyền thuyết kể lại, suốt mấu trăm năm liền Thánh vực đều 
không có chiến tranh nổ ra. Lúc ấy mọi người còn rất đoàn kết, sống tự cấp tự túc, không tranh 
đoạt gì cả.” 


Sau một thoáng kinh ngạc, Mã Cát kể tiếp, không rõ từ lúc nào, Thánh vực lại bắt đầu bùng nổ 
chiến tranh, kể từ đó thì chiến loạn kéo dài liên tu bất tận, thôn làng đánh với thôn làng, bộ lạc 
đấu với bộ lạc, rồi lại hình thành nên các liên minh thôn làng, liên minh bộ lạc, rồi các liên minh 
đánh nhau, đánh mấy chục mấy trăm năm liền, cuối cùng thì lấy biển Sinh Mệnh làm ranh giới, 
hình thành nên hai vương quốc lớn Langbu và Yaca. Sau khi hai vương quốc lớn này được thành 
lập, từng có một độ huy hoàng, tưởng rằng đã lớn mạnh lắm. Không biết ai đã đề xướng ra việc 
lên tầng thứ ba, nhưng chẳng ai ngờ được rằng, đội quân mà họ tưởng là mạnh mẽ ấy, mới lên 
tầng thứ ba đã bị tiêu diệt toàn bộ. Khi đó, người ta mới nhớ ra quy củ mà người Qua Ba đã đặt 
ra từ thuở trước: bất cứ ai, cũng không được ra vàol 


Chuyện Mã Cát biết, đại để cũng chỉ có vậy. Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đã biết, ở thôn 
Công Nhật Lạp và các thôn làng khác, dân chúng thông thường đều chỉ có ngôn ngữ của mình 
mà không biết chữ, người duy nhất thực sự hiểu biết và nắm bắt được các tri thức, e rằng chỉ có 
vị Địch ô trong thôn làng. Còn tư liệu văn hiến, thì chỉ Đại Địch ô của vương quốc mới có. Cũng 
may là Mã Cát từ nhỏ đã rất thân cận với Địch ô An Cát Mẫu, nên mới nghe được từ nơi ông 
khá nhiều điều. 


Nhạc Dương nghe hết sức chăm chú, trong đầu không ngừng sắp xếp lại các đầu mối, bộ não 
hoạt động cơ hồ hết công suất. Thời kỳ hắc ám, hỗn loạn nhất ở bên ngoài núi tuyết mà những 
người Qua Ba ấu nói, chắc hẳn chính là cuộc diệt Phật, cấm Phật quy mô lớn nhất. Sau đó họ 
cấm chỉ người ở đây ra bên ngoài, tự nhiên là có liên quan đến việc họ mang theo số báu vật 
của Tứ Phương miếu kia. Một khi có người ra được bên ngoài, thì sẽ có khả năng tiết lộ bí mật 
của nơi nàu, mà số báu vật ấy đủ để mang đến cho cả Thánh vực này tai họa diệt vong. Còn 
những tòa thành đá mà họ phải xâu dựng mất hơn trăm năm mới hoàn thành kia, rất có thể 
trong đó có một tòa chính là Bạc Ba La thần miếu! Mặc dù không cho người ở đây ra ngoài, 


Trang 1.785/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhưng bản thân họ nhất định đã phái người trở ra, vị sứ giả đến Cổ Cách có lẽ đã đi ra từ nơi 
này? Nhiệm vụ của ông ta, hẳn là đi xem xem thời kỳ đen tối ngoài kia đã kết thúc chưa? 
Không, không đúng rồi, người Qua Ba mạnh như vậy, nếu lúc ấy họ biết được thời kỳ đen tối kia 
đã kết thúc rồi, nếu họ đã có năng lực mang báu vật của Tứ Phương miếu tới đây, vậy thì nhất 
định cũng có khả năng mang chúng trở ra bên ngoài, hà tất phải để sứ giả mang theo tín vật chỉ 
dẫn phương hướng, để hậu nhân khai quật lên làm gì? Đúng rồi, người Qua Ba đã hứa với cư 
dân ở Thánh vực sẽ cho họ một cuộc sống an định thanh nhàn, sau đó mới bắt đầu xây dựng 
nhiều tòa thành đá. Từ quy mô thôn làng của người Hạ Qua Ba, có thể thấy rằng họ thực sự có 
năng lực làm được điều đó, cũng có nghĩa là, ban đầu đúng là họ định làm như thế. Nếu như Đại 
Thiên Luân kinh là do người Qua Ba viết nên, vậy thì có một số chỉ tiết lịch sử trong đó, hẳn là 
đã kết hợp thần thoại của họ với lịch sử của Thánh vực này mà viết nên, từ đó suy ra, sự tồn tại 
của Shangri-la thiên đường hạ giới, chắc hẳn là một ú tưởng của họ. Vậy thì tại sao, sau khi xâu 
thành xong, họ lại đoạn tuyệt quan hệ với cư dân Thánh vực? Tại sao sau đó mấy trăm năm liền 
Thánh vực đều không có chiến tranh? Đọc trong các ghi chép của thôn Công Bố, thì chiến 
tranh cũng chỉ bùng nổ vào khoảng một hai trăm năm gần đây mà thôi, phải chăng người Qua 
Ba đã làm gì đó? Làm sao họ có thể làm được? Trên tầng thứ ba kia, đã xảy ra biến cố? Rốt 
cuộc đó là biến cố gì? Lẽ nào biến cố ấy đã khiến bộ tộc Qua Ba hùng mạnh nhất cũng lực bất 
tòng tâm với việc ra khỏi chốn này? Nhưng Mã Cát nói, trong khoảng trăm năm trở lại đâu, cũng 
từng có vô số người muốn lên tầng thứ ba ấu, mà chẳng ai sống sót trở về, chứng tỏ ở trên đó, 
vẫn còn thực lực mang tính áp đảo! Rốt cuộc là chuyện gì đây? 


Họ vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, có điều sau bữa cơm, trời tối rất nhanh, mà người ở 
thôn Công Nhật Lạp đều có thói quen ngủ sớm. Trương Lập vốn muốn tìm Mã Cát nói chuyện, 
Nhạc Dương cũng rất cổ vũ, nhưng Trương Lập cứ ấp a ấp úng mãi chẳng biết nói gì, vừa vào 
đến nhà Mã Cát đã bỗng dưng biến thành bé ngoan ngồi im thin thít. 


Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi, Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và Mã Cát ở chung 
một phòng, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương ở một phòng, đội trưởng Hồ 
Dương, pháp sư A La, Ba Tang ở một phòng. 


Nằm trên tấm thảm da bò dễ chịu, Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Nhạc Dương, cậu rất hứng thú với 
người núi tuyết hả? ” 


Nhạc Dương đáp: “Không phải, Cường Ba thiếu gia, lần trước tôi có nói với anh rồi mà, chúng 
tôi đã thảo luận với pháp sư Á La về quan hệ của người núi tuyết với Shangri-la? Sau đó, tôi và 
Trương Lập lại tìm được thêm một chút tư liệu trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Cá nhân 
tôi cho rằng, tuy người núi tuyết đã bị đánh bại, nhưng rất có khả năng họ vẫn chưa bỏ đi, hoặc 
là bỏ đi rồi lại trở về, họ vẫn còn ở đây, ở trên tầng bình đài thứ ba kia kìa.” 


Trác Mộc Cường Ba khẽ trở mình hỏi: “Sao lại nói thế? ” 


Nhạc Dương cũng nghiêng người qua, trả lời gã: “Đầu tiên, những người nước ngoài được gọi là 
chuyên gia kia, dẫu rằng họ có cái tư chất ấy hay không chăng nữa, nhưng đã có nhiều người 
quan tâm đến người tuyết như vậu, thì hẳn là cũng chẳng phải chuyện bắn tên không đích. 
Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết đó cũng không phải bịa tạc vô căn cứ. Lần trước, 
pháp sư Á La chỉ kể một câu chuuện rất đơn giản, nhưng trong văn hóa Tây Tạng, còn có rất 
nhiều thần thoại truyền thuyết tương tự như thế, có chuyện đã xuất hiện từ trước khi có các ghi 
chép lịch sử, cũng có chuyện được người đời sau chép lại. Bằng không, với năng lực và sức 


Trang 1.786/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tưởng tượng của đám người nước ngoài ấy, cũng không thể nào mà liên hệ người tuyết và 
Shangri-la lại được với nhau đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, đoạn hỏi: “Thế thì sao chứ? Những nhà nghiên cứu nước 
ngoài ấy cũng chỉ muốn thông qua người tuyết để tìm đến nơi này. Chúng ta đã đến được rồi, 
lên tầng trên là có thể thấu được Shangri-la thực sự, đầu mối này đối với chúng ta đã đâu còn 
quan trọng lắm nữa? ” 


Nhạc Dương lắc đầu đáp: “Nhưng đây lại là một mặt để chúng ta hiểu thêm về người Qua Ba 
đó. Càng đến gần Bạc Ba La thần miếu, chúng ta càng phải sục sạo thêm các đầu mối, càng tìm 
được nhiều, khi tổng hợp chúng lại, mới có thể đưa ra kết luận gần với chân tướng sự thực nhất. 
Chẳng hạn, Nhạc Dương nói: “Theo lời Địch ô Cát Mẫu, người tuyết đã tiến hóa tới hình thái bộ 
lạc, đồng thời đã có cả công cụ bằng kim loại. Đâu là một thể chế tương đối văn minh rồi, ít nhất 
cũng phải tương đương với Văn minh đồng thời thau thời nhà Thương. Nhưng tại sao những 
người tuyết được phát hiện cho đến nay, đa phần đều ở trạng thái người vượn hoang dã, trí lực 
đân độn vậy nhỉ? Rốt cuộc người tuyết có phải người núi tuyết không? Về vấn đề này, hiện tại 
chúng ta vẫn chưa thể có kết luận chuẩn xác được. Còn nữa, Người núi tuyết bị bộ tộc Qua Ba 
đánh bại bỏ chạy, đã chạy đi đâu rồi? Tại sao lại lưu truyền nhiều câu chuyện thần thoại dân 
gian và tôn giáo về họ đến thế? Càng không cần phải nói đến những người tự xưng là đã tận 
mắt chứng kiến từ thời cận đại đến nay, người nào người nấy đều miêu tả rất thật. Hơn nữa, tôi 
còn có phát hiện mới trong một số tư liệu...” 


Nhạc Dương vuốt lại tấm thảm lông, hai mắt sáng bừng lên: “Ở Châu Mỹ, người Indian gọi quái 
vật chân to là `sa sỉ kua zhi 1', về mặt phát âm ít nhất cũng có điểm tương đồng với phát âm của 
từ `người núi tuyết đúng không. Hơn nữa, tôi còn tìm được một số tài liệu viết rằng, một số bộ 
tộc Indian gọi thứ quái vật giống người là Uma. Theo các truyền thuyết đời đời lưu truyền trong 
bộ tộc, Uma cư trú ở gần miệng núi lửa St Helens, khi Đại thảm họa giáng xuống, Uma sẽ dẫn 
những người Indian trí tuệ tìm đến cái rốn của địa cầu, nơi tránh nạn duy nhất và cuối cùng. Tôi 
tin rằng, các tư liệu ấy cũng đã xuất hiện trong hồ sơ của các nhà nghiên cứu nước ngoài kia từ 
rất lâu rồi, thông tin ẩn chứa trong đó là gì chứ? Giáo quan đã từng nói, tất cả mọi sự việc đều 
không đột nhiên xuất hiện, vạn vật vạn sự đều có nguyên nhân của nó, dù là cách xa nhau nghìn 
vạn dặm đường, cũng tồn tại những đầu mối liên hệ mà ta không thể nhìn thấu.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa tay lên day day trán suy tư. Những lời Nhạc Dương hình như đã khơi 
gợi lên điều gì đó trong gã, nhưng hết sức mơ hồ, hình như trước đâu gã đã từng tra tìm các tư 
liệu tương tự như thế thì phải. 


Nhạc Dương nằm bên cạnh bèn nhắc nhở: “Châu MøI Sứ giả! Maval ” 


Trác Mộc Cường Ba liền sực nhớ ra, phải rồi, Mava ở châu Mọi! Khi họ trở về từ Bạch thành, đã 
từng tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu quan hệ giữa châu Mỹ và Tây Tạng. Có rất nhiều đầu 
mối rõ rệt cũng như ngấm ngầm chỉ ra, vị sứ giả ấy đã đến tận châu Mỹ xa xôi để chôn giấu Tòa 
thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng tại sao lại phải giấu chiếc gương đồng ấy, thì đến giờ họ 
vẫn hoàn toàn không hav biết. Có điều, hồi ức bất chợt ấy lại khiến Trác Mộc Cường Ba cảm 
thấu ảo não vô cùng, chuyện vừa mới xảy ra không được bao lâu, vậu mà gã đã hầu như quên 
sạch rồi, lẽ nào gã đã già nua đến mức ấy, hay là do Đại Thanh Liên cổ gây ra? 


Nhạc Dương lại nói: “Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi nhé, cách xưng hô và truyền thuyết về 


Trang 1.787/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dã nhân ở châu Mỹ là do vị sứ giả ấy mang đến, vậy thì tại sao ông ta phải làm vậy? Người núi 
tuuết có phải là Uma không? Chẳng phải họ đã bị đánh bại, đuổi đi rồi hay sao? Liệu có phải vì 
người núi tuyết đã cư trú ở đâu mấy vạn năm, biết rõ các con đường dẫn tới nơi này trong núi 
tuyết? Nếu người núi tuyết không quay trở lại, Uma sao có thể tìm được cái rốn của địa cầu? 
Nếu người núi tuyết vẫn ở trên tầng bình đài thứ ba kia, vậy thì quan hệ giữa họ và người 
Thượng Qua Ba giờ là như thế nào? Phải chăng khi đối mặt với người Thượng Qua Ba, chúng ta 
đồng thời cũng phải đối mặt với một đám dã nhân khổng lồ cao đến ba bốn mét, toàn thân mọc 
đây lông lá? Dĩ nhiên, đây đều chỉ là suụ đoán của cá nhân tôi, không có chứng cứ gì hết.” Nhạc 
Dương nói tới đây, cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, xét cho cùng, nghĩ ngợi rồi suy đoán 
lung tung cũng không phải là con đường chính để nghiên cứu khoa học. 


Trác Mộc Cường Ba cười cười, hỏi: “Irương Lập thì sao? Cậu có ý kiến gì không? ” 


Không nghe thấy Trương Lập đáp lời, Nhạc Dương mới phát hiện, anh và Cường Ba thiếu gia 
thảo luận cả một hồi lâu mà Trương Lập cũng không tham dự lấy nửa lời, bèn ngoảnh đầu lại 
nhìn. Thì ra, Trương Lập sớm đã ngủ tít thò lò từ lúc nào rồi, chắc cũng lâu lắm anh không được 
ngủ trên tấm thảm nào dễ chịu như thế. Bôn ba cả một ngày, thực sự ai cũng rất mệt mỏi, Trác 
Mộc Cường Ba và Nhạc Dương nói thêm vài câu nữa, rồi cũng ngủ luôn. 


Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Nhạc Dương làm khi thức giấc là lay Trương Lập: “Dậy đi, đồ 
lười ” 


Trương Lập lúng búng trong miệng nói: “Mã Cát...” Hai chân kẹp chặt vào tấm thảm. 


Nhạc Dương hơi ngả người ra phía sau, thốt lên: “Chậc chậc, anh trúng phải bùa phải ngải rồi 
hả? Ngủ mà cũng gọi tên người ta, tối qua lại không dám tìm người ta nói chuyện. Dậy đi, dậu 
đi! ” Vừa nói, anh lại thúc thêm hai cái nữa, tiếng động làm Trác Mộc Cường Ba cũng giật mình 
tỉnh giấc. 


“Để cậu ta ngủ thêm lúc nữa đi, Nhạc Dương.” Trác Mộc Cường Ba nói. 


Nhưng Nhạc Dương lại phát hiện ra điều không ổn, vừa lắc vừa lau như thế mà Trương Lập 
không hề có phản ứng gì. Anh liền rờ thử lên mặt Trương Lập, kế đó vội vàng rờ lên trán mình, 
rồi lại đặt tay lên trán Trương Lập lần nữa, vội vàng nói: “Trương Lập bị sốt rồi! ” 


Trác Mộc Cường Ba khẽ cười nói: “Biết rồi, từ lúc gặp Mã Cát hôm qua, lúc nào mà cậu ta 
chẳng nóng bừng bừng lên.” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không phải đâu, Cường Ba thiếu gia, anh ấy sốt thật đấy, đầu nóng như 
lửa vậy.” Anh rút ở bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay ra một cái cặp nhiệt độ cỡ bằng que tăm, 
quẹt quẹt hai ba cái lên áo rồi nhét vào miệng Trương Lập: “Đồ ngốc, ngậm vào. Sao lại sốt cao 
thế này? ” Trương Lập làu bàu đáp: “Tôi có cố ý đâu.” Nhạc Dương đang chuẩn bị bảo tên nàu 
vẫn còn tỉnh táo, thì Trương Lập lại ú ớ bồi thêm một câu: “Em đẹp quá. Hừ hừ...” kế đó là một 
tràng những âm thanh lung búng không nghe rõ là gì. 


Trác Mộc Cường Ba cũng lại gần rờ trán Trương Lập, rồi gọi lớn: “Mẫn Mẫn, em dậy chưa? 
Trương Lập bị sốt rồi, qua đây xem sao.” 


Chỉ thoáng sau, Lữ Cánh Nam đã bước sang, Đường Mẫn ở phía sau, Mã Cát cũng đi theo. Lúc 
này đã có kết quả đo nhiệt độ cơ thể Trương Lập, không ngờ lại sốt cao đến 40 độ. Đường Mẫn 


Trang 1.788/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói: “Nhất định là vết thương hôm qua bị nhiễm trùng rồi, tối qua quên mất không xem vết 
thương cho anh ấu, mà anh ấy cũng chẳng nói gì, đều tại em hết, sao lại quên được cơ chứ.” 
Nói đoạn, liền vén chăn lên kiểm tra vết thương của Trương Lập. Mã Cát đỏ bừng mặt, xấu hổ 
quay đi, cô vẫn chưa từng thấy đàn ông chỉ mặc độc một chiếc quần cộc bao giờ. Có điều, thấu 
mọi người trong phòng đều không để ý, cô lại ngượng ngùng ngoảnh mặt lại, lo lắng nhìn vết 
thương của Trương Lập. 


Trời vẫn chưa sáng hẳn, phải bật thiết bị chiếu sáng, chỉ thấy cánh tay Trương Lập vừa đỏ tấu 
vừa sung phù lên, đã mưng mủ. Lữ Cánh Nam nói: “Phải lập tức rửa vết thương cho cậu ta, tên 
nhãi này, như vậu mà cả ngàu hôm qua không hé răng lấu một lời. ” 


Nhạc Dương thấp giọng lầm bảầm: “Cả ngày hôm qua, anh ta cứ phiêu phiêu, thần hồn lơ lửng 
như hút ma túu, quá nửa là chẳng cảm thấu đau đớn gì đâu.” 


“Phải đấy.” Đường Mẫn cũng khẳng định: “Em cũng cảm thấy hôm qua hồn phách Trương Lập 
cứ để đâu đâu ấy.” Nói đoạn, cô đưa mắt nhìn sang phía Mã Cát. Có điều họ toàn nói chuyện 
bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, Mã Cát chỉ biết mở to mắt nhìn mà chẳng hiểu gì. 


Rửa vết thương, bôi thuốc kháng sinh, hạ sốt, xử lý mọi thứ xong xuôi, Đường Mẫn ngước mắt 
nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba không chút do dự, nói ngay: “Chúng ta đợi cậu 
ấu khỏe hẳn đã. Từ đây đến Tước Mẫu cũng không mất nhiều thời gian lắm, chẳng phải vậy 
sao? ” 


Nhạc Dương vỗ vỗ lên má Trương Lập, tỏ vẻ không biết làm sao hơn: “Đồ ngốc.” Rồi lại véo 
thêm một cái, vừa ngoẹo đầu, liền trông thấy vẻ mặt trách móc của Mã Cát, vội vàng nở một nụ 
cười hiền hòa, nhường vị trí của mình cho cô. Mã Cát quò xuống bên cạnh Trương Lập, thử đưa 
tay rờ trán anh, rồi lại vột vàng rụt tay về, dè dặt hỏi Nhạc Dương: “Anh Trương Lập vì em mới 
bị thương, phải không? ” 


Nhạc Dương thầm nhủ: “Đừng có mà ngốc, anh ta bị thương từ lâu rồi, liên quan gì tới cô đâu 
chứ.” Nghĩ thì nghĩ vậu, nhưng ngoài miệng anh chàng vẫn nói: “Chuyện này, chuyện này tôi 
cũng không rõ lắm, có lẽ, có thể... ừm... chuyện nàu...” đoạn quay mặt đi, thảm nghĩ: “Đồ thối 
thâu, tôi nhân nghĩa với anh hết mức rồi đấy nhé, hì hì, đúng thật là...” 


Đúng lúc ấy, Trương Lập lại ú ớ nói: “Mã Cát... em đẹp quá...” Tuy không hiểu Trương Lập nói 
gì, nhưng hai tiếng “Mã Cát” thì Mã Cát nghe rất rõ, rồi lại nhìn vẻ mặt những người khác, 
chẳng cần đoán cũng biết anh chàng kia đang nói gì. Nhớ lại cái bóng hoảng hốt bỏ chạy bên bờ 
hồ hôm qua, đôi mắt to tròn sáng rỡ như sao của Mã Cát chợt khép lại, bất giác toát lên một vẻ 
yêu kiều diễm lệ vô cùng. 


Nhạc Dương thầm nghĩ: “Cái tên này bị sốt đến hồ đồ rồi hay vẫn còn tỉnh táo vậy nhỉ? Hừ, 
nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, lúc tỉnh táo anh ta làm sao dám nói vậy trước mặt Mã Cát 
chứ? ” 


Lúc này trời đã sáng, đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại cũng đều thức giấc, biết 
chuyện Trương Lập sốt cao, cả bọn đều đồng ú ở lại ngôi làng này nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng 
thời gian nàu, ngày nào cũng phải qua lại giữa rừng rậm nguyên sinh đầy rẫy quái thú, có thể 
thấy đồng loại thêm mấy ngày cũng là điều tốt. 


Trang 1.789/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lấy Trương Lập ra làm vật thí nghiệm, Đường Mẫn tranh thủ thời gian rảnh dạy cho Mã Cát 
một số kiến thức thông thường về chăm sóc người bệnh. Như đếm tốc độ truyền dịch, đo nhiệt 
độ cơ thể, Mã Cát học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Thi thoảng Mẫn Mẫn lại ngắng đầu lên nhìn 
Trác Mộc Cường Ba, nhoẻn miệng cười với gã một cái, nội dung hàm chứa trong nụ cười ấu, thì 
chỉ có họ mới biết được. 


Lúc này, Lữ Cánh Nam chợt nói: “Mã Cát, hôm qua không phải cô nói muốn dẫn chúng tôi đi 
thăm mấy người bệnh nặng sao? Giờ có thời gian rồi, bây giờ cô dẫn chúng tôi đi, hay là...” 


“À! ” Mã Cát giờ mới nhớ ra hôm qua mình đã nhờ họ đến thăm mấy người bệnh nặng. Cô đưa 
mắt nhìn Trương Lập, rồi lại ngước nhìn mọi người, vẻ mặt xem ra khó lựa chọn lắm. Đường 
Mẫn liền gợi ý: “Còn có ai khác biết chỗ ấy không? ” 


*A, mọi người đợi em một chút.” Mã Cát tựa như nhớ ra điều gì đó, chạy vù ra ngoài, thoáng 
sau đã trở lại, nói: “Địch ô đại nhân sẽ dẫn mọi người đi, em... em ở lại đâu...” vừa nói, hai má 
cô lại ửng hồng lên. 


“Được đấy, Mã Cát, vậy nhờ cô chăm sóc anh Trương Lập của chúng tôi nhé.” Mã Cát chớp 
chớp đôi mắt to tròn, nụ cười của Nhạc Dương thật k quặc hết sức. 


Đường Mẫn đeo thiết bị thông tin lên tai Mã Cát, chỉ cho cô cách sử dụng, rồi dặn: “Nếu xảy ra 
chuyện gì, thì dùng cái nàu báo với chúng tôi, dù cách rất xa cũng vẫn nghe thấy được.” 


Đội trưởng Hồ Dương nhìn Nhạc Dương và Đường Mẫn với ánh mắt kỳ quặc, hỏi: “Tôi cũng ở 
lại chăm sóc Trương Lập chứ nhỉ? ” 


“Anh ở lại làm cái gì chứ? ” Nhạc Dương vừa nháy mắt, vừa ra dấu tau. Đường Mẫn cũng phụ 
họa: “Trương Lập đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Đội trưởng Hồ có ở lại cũng chẳng giúp 
được gì đâu, chúng ta cùng đi thăm những người bệnh nặng kia đi, biết đâu anh lại giúp được 
cũng nên.” Đội trưởng Hồ Dương nhìn Trương Lập, rồi lại nhìn cô bé đang căng thẳng kia, rồi 
như đã hiểu ra, gật gật đầu nói: “Chúng ta đi thôi nào.” 


Ra phía bên ngoài, Lữ Cánh Nam mới chất vấn Đường Mẫn và Nhạc Dương: “Hai người đang 
làm gì vậy? ” Cô ngưng lại, nghiêm mặt hỏi: “Vấn đề của chúng ta vẫn chưa đủ nhiều hay sao? 
Đã tìm được Bạc Ba La thần miếu rồi sao? Tìm được Tử kỳ lân rồi à? Cổ độc trên người Cường 
Ba thiếu gia đã giải được rồi à? Phía sau còn có truy binh, phía trước ra sao thì chúng ta hoàn 
toàn không có manh mối, chặng đường này của chúng ta không thể có thêm chuyện rắc rối gì 
nữa đâu. Tôi biết, Trương Lập có tình cảm với Mã Cát, nhưng hai người cần gì phải ở bên cạnh 
đổ dầu vào lửa nữa? Hai người tưởng làm vậy là tốt cho cậu ta à? Hai người đã bao giờ nghĩ, 
chúng ta sắp phải rời khỏi nơi đây chưa? Hai người muốn để Trương Lập lại đâu, hay là muốn 
khiến cậu ấy bất an lo lắng cho Mã Cát suốt chặng đường còn lại? Hay để cho cô bé ấy một mối 
tương tư khắc cốt ghi lòng? Đừng quên là giữa họ có khoảng cách rất lớn, căn bản không thể 
nào ở bên nhau được. Hơn nữa, chúng ta không phải khách du lịch, hành trình này vốn đầy rẫu 
những hiểm nguy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, vạn nhất Trương Lập... hai người có thể 
nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta trước rồi mới làm vậy được không? ” 


Đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Á La và Ba Tang đều không bày tỏ thái độ, Nhạc Dương bị 
mắng cho một trận, chỉ biết cúi đầu. Nhưng Mẫn Mẫn thì không phục, cô ngắng cao đầu nói: 
“Em cảm thấy...” Mới thốt lên được ba chữ ấy đã bị Trác Mộc Cường Ba tiếp lời: “Ha ha, tôi 


Trang 1.790/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cảm thấy giáo quan nói rất có lú, đối với chuyện này, chúng ta nên giữ thái độ khách quan, việc 
của Trương Lập nên để tự cậu ta giải quuết, chúng ta không giúp đỡ, cũng không ngăn cản, phải 
vậy không? ” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: “Này, chúng ta đến chỗ Địch ô đại nhân đã, người ta đang đợi 
đấy.” 

Lữ Cánh Nam chán nản lắc đầu, lòng thầm nhủ: “Không giúp sức à? Các người đã hết lòng giúp 
cậu ta rồi đấu thôi. Một cô bé tuổi mới lớn sống trong môi trường hoàn toàn bít kín, đối mặt với 
một gã bộ đội đặc chủng đến từ thế kỷ hai mươi mốt, các người bảo Mã Cát làm sao mà kháng 
cự nổi đây? ” 


Chú Thích 


—TTTTrrnnmaraaanm 


1.(Fairy Chimmnews) Hay còn gọi là hoodoo, lều đá, kim tự tháp đất... 


2.Australopithecus. 
3.Sasquatch hay còn gọi là Big Foot, là một loài động vật linh trưởng rất hiếm gặp mà nhiều người cho rằng sống ở 


vùng hoang dã châu Mỹ. Mặc dù nhiều người tự nhận rằng đã thấy hoặc phát hiện ra dấu chân của Big Foot, nhưng 
cho đến nay vẫn chưa ai bắt được hay tìm thấu xác chết nào của chúng. 


Trang 1.791/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3 - Những Người Trúng Cổ Độc 


Cho tới khi tảng đá cử động, vụn đá rơi xuống “lạo xạo”, bọn họ mới phát hiện đó là một con 
người, ai nấy đều giật thót mình. Người này toàn thân mọc kín một thứ vật chất trông như sỏi, 
cả phần đầu và mặt cũng bị thứ đó bao phủ, thân mình dựa vào vách đá, nếu không nhìn kỹ thì 
không thể nào phát hiện ra được. Bộ mặt đó, không thể nào gọi là dữ tợn, phải nói là kinh 
khủng khiếp mới đúng! 


Những người trúng cổ độc 


Nhóm người Trác Mộc Cường Ba tìm được Địch ô An Cát Mẫu, nói rõ ý định. Địch ô đại nhân 
gật đầu, dẫn họ ra khỏi cổng làng, đi về hướng họ đã tới lúc đầu. Dọc đường gặp dân làng, ai 
nấy đều mỉm cười chào hỏi, giờ dân làng Công Nhật Lạp đã không còn thù địch với họ nữa rồi. 
Nhưng Nhạc Dương lại phát hiện, có ba người bộ dạng trông như lão nông, lúc đi qua gặp họ, 
nét mặt hoàn toàn không lộ cảm xúc gì, không vồn vã cũng chẳng lạnh lùng, ánh mắt đượm vẻ 
cảnh giác. Có lẽ họ không biết hôm qua Mẫn Mẫn và giáo quan đã phân phát lương thực cứu trợ 
dân làng cũng nên, hoặc là không phát cho họ, dân làng đông như vậy, thế nào chẳng bị sót. 
Nhạc Dương cũng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy ba người ấy có hai người cụt một chân, 
một người cụt tay trái, nhìn cứ quái quái làm sao, lúc lướt người qua mới không nén được ngoảnh 
đầu lại nhìn thêm lần nữa, vừa khéo trông thấy người cụt hoàn toàn từ gối trái trở xuống đang 
chằm chằm nhìn mình, ánh mắt hung hãn lạ thường, Nhạc Dương vội quay đầu lại, trong lòng 
vẫn chưa hết sợ. 


Vừa đi, Nhạc Dương vừa âm thầm ghi nhớ vị trí, nơi này ở sâu trong rừng, không xa chỗ Trương 
Lập gặp Mã Cát hôm qua lắm, đằng trước có một hang động trông rất kù lạ. Địch ô An Cát Mẫu 
nói: “Chính là chỗ này, bọn họ đều là những người trúng phải cổ độc trong chiến tranh. Thuật 
sử dụng cổ độc của vương quốc chúng tôi và vương quốc Yaca khác nhau, vì vậy chúng tôi cũng 
không có cách nào giải trừ được. Hôm qua tôi thấy các vị chữa trị cho dân làng, biết đâu lại giúp 
được điều gì đó. Mà tìm hiểu thêm một chút về cổ độc, biết đâu lại giúp được cho các vị ít 
nhiều.” 


“Nơi này bị cách lụ hoàn toàn phải không? ” Lữ Cánh Nam nhìn cảnh trí xung quanh, cất tiếng 
hỏi. 

Địch ô đại nhân đáp: “Đúng thế, vì sợ bị truyền nhiễm, mà cũng tránh để dân làng sợ hãi, họ 
đều bị cách lụ ở nơi nàu. Ngoài làm như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.” 


“Vậy họ ăn uống như thế nào? ” Đường Mẫn hỏi. 


Địch ô đại nhân mỉm cười đáp: “Mã Cát, mỗi ngày Mã Cát đều mang đồ ăn đến cho họ. Sự thực 
là, cũng chỉ có tôi và Mã Cát là sẵn lòng đến nơi này. Tất cả dân làng đều không dám đến gần 
Mã Cát quá, họ sợ bị truyền nhiễm. Kỳ thực, Mã Cát chắc là không bị nhiễm phải những thứ cổ 
độc đáng sợ ấy đâu, tôi biết chứ. Một đứa bé thiện lương như nó, làm sao lại bị truyền nhiễm 
cho được? ” 


Ở cửa hang, Địch ô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Hụ vọng các vị đừng phát ra những âm 


Trang 1.792/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thanh quá kinh ngạc, dẫu sao thì những người ở trong đó, cũng hơi... đáng sợi ” 


Sự thực là, không cần Địch ô An Cát Mẫu phải nhấn mạnh như thế, khi đứng ngoài cửa hang, 
họ đã cảm nhận được điều đó rồi. Một luồng hôi thối nồng nặc bên trong xộc ra, đó là mùi thịt 
thối rữa mưng mủ pha lẫn với mùi của chất bài tiết; trong hang rất tối tăm, chỉ có những tia sáng 
yếu ớt từ trên đỉnh rót xuống, không khí bên trong những trụ sáng ấu tưởng chừng như đã biến 
thành một dạng chất keo kết dính, đục ngầu lên; đủ thứ tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn vắng ra, 
nghe như những mũi dùi nhọn đâm vào tai. 


Mới đi vào được nửa đường, Mẫn Mẫn đã phải chau mày, mùi không khí ở đây quả thực là rất 
kinh khủng. Không chỉ mình cô, cả nét mặt Nhạc Dương cũng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm, 
mỗi người đều đang cố đè nén cảm giác buồn nôn mửa xuống. Lúc này, Địch ô đại nhân đã 
dừng lại, cất lời: “Bạc Ca, chúng tôi đến thăm cậu đây, cậu khỏe không? ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh quất khắp bốn phía, nhưng không thấy người nào, 
xung quanh chỉ có vách đá xám xịt, Địch ô An Cát Mẫu đang nói chuyện với ai vậy? Chỉ có Lữ 
Cánh Nam và pháp sư Á La là chú ý thấu, ở một góc tường, có hơi thở rất yếu ớt, đó cũng là nơi 
ánh mắt của Địch ô An Cát Mẫu dừng lại. Có điều, nhìn kỹ lại, thì đó cũng chỉ là một đống đá 
mà thôi. 


“Địch ô đại nhân... hôm nay, Mã Cát không đến ạ? ” Nơi góc tường vang lên tiếng hồi đáp yếu 
ớt, giọng nói rất già nua mệt mỏi. Nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba trợn tròn hết cả mắt lên cũng 
vẫn chẳng thấu người nào hết! 


Cho tới khi tảng đá cử động, vụn đá rơi xuống “lạo xạo”, bọn họ mới phát hiện đó là một con 
người, ai nấy đều giật thót mình. Người này toàn thân mọc đầy một thứ vật chất trông như sỏi, 
cả phần đầu và mặt cũng bị thứ đó bao phủ, thân mình dựa vào vách đá, nếu không nhìn kỹ thì 
không thể nào phát hiện được. Bộ mặt đó, không thể nào gọi là dữ tợn được, phải nói là kinh 
khủng khiếp mới đúng! 


“Mã Cát nói, đã tìm cho tôi một nơi rất tốt, bao giờ thì đưa tôi đi vậy? ” Người đàn ông tên là 
Bạc Ca ấy vừa cất tiếng, vụn đá trên mặt liền rơi xuống lả tả. Anh ta khẽ nhúc nhích một chút, 
trên người cũng có từng mảng từng mảng sỏi lớn rơi xuống, lộ ra phần thịt màu đỏ tươi, có chỗ, 
lại còn lộ ra cả xương trắng hếu. 


Địch ô An Cát Mẫu nói với Bạc Ca: “À, một hai hôm nữa đi, sức khỏe cậu vẫn còn trụ được, 
trong thời gian ngắn thì chắc không sao đâu. Chỗ ấy ta cũng xem qua rồi, được lắm, đích thân 
Mã Cát chọn đấy.” 


Khi nghe thấy Mã Cát đã đích thân chọn nơi đó, ánh mắt Bạc Ca thoáng lộ ra một tia hụ vọng, 
khẽ mấp máy môi nói: “Đi được thì tốt, đi là tốt, khỏi phải liên lụu mọi người. Mã Cát vẫn khỏe 
chứ, sao hôm nay không đến? ” 


Địch ô An Cát Mẫu đáp: “Có bệnh nhân mới, Mã Cát phải chăm sóc cho người đó.” 
“Ô.” Trên gương mặt đáng sợ của Bạc Ca, không ngờ lại nở được một nụ cười ấm áp. 


Địch ô An Cát Mẫu lấy một thùng nước, đổ từng gáo từng gáo lên người Bạc Ca, rồi nói: “Đây là 
Na Nhật Bạc Ca, từng là dũng sĩ của vương quốc Langbu chúng tôi, sau một lần hành thích thất 
bại, cậu ấu bị trúng phải Nham cổ, thân thể đang hóa thành nham thạch. Cả người cậu ấu sẽ 


Trang 1.793/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dần dần biến thành một tảng đá, giờ đã đến thời kỳ cuối rồi, không thể đi đâu được nữa, giờ thì 
cả thức ăn cũng chẳng nuốt được, mỗi ngàu đều phải dùng nước tưới ba đến bốn lần, bằng 
không thân thể sẽ cứng đơ, giống như các vị vừa trông thấy đó, nhúc nhích một chút là nứt toác 
ra.” 

Đường Mẫn lấy cái kẹp nhỏ gắp lên một miếng vụn đá rơi dưới đất, kinh ngạc thốt lên: “Đâu 
là... đâu là tầng chất sừng, bọc bên ngoài tổ chức xương. Thân thể anh ấy không phải đang biến 
thành đá, mà là biến thành xương! Đợi một chút, hình như em có biết chứng bệnh này, hình 


2. 13 


như ở đâu đó cũng có ca tương tự như thế thì phải. 


Đội trưởng Hồ Dương liền nhắc nhở: “Tra tư liệu.” 


é F.# 


Trác Mộc Cường Ba quùò một chân xuống, lấy máy tính xách tay ra, nhập vào các từ khóa “cốt 
hóa”, “các cơ quan tổ chức trên cơ thể cốt hóa” để tìm kiếm. Không lâu sau, máy tính liền cho 
ra mấy kết quả, trong đó “chứng cốt hóa cơ bắp” khá phù hợp với tình trạng của người đang ở 
trước mặt họ lúc nàu. 


Đường Mẫn nói: “Đúng rồi, chính là nó đấy, em nhớ những người đó được gọi là người san hô. 
Đây là một loại biến dị gene di truyền, cơ bắp và các tổ chức mềm trên cơ thể người, thậm chí 
cả các cơ quan nội tạng, mạch máu, đều dẫn dần hóa thành xương! Khi bệnh đến giai đoạn 
cuối, thân thể người bệnh không thể hoạt động gì được nữa, toàn bộ đều biến thành xương 
hết.” 


Trác Mộc Cường Ba gấp máy tính lại, những người khác cơ hồ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, 
có thể dùng phương pháp khoa học để biết đây là chứng bệnh gì, xem ra cổ độc và ụ học hiện 
đại cũng vẫn có liên quan đến nhau. Địch ô An Cát Mẫu thoáng thấy một tia hụ vọng, vội hỏi: 
“Sao rồi? Có cách chữa trị không? ” 


Đường Mẫn lí nhí nói: “Chúng tôi biết đó là bệnh gì, nhưng cũng không có cách nào cứu chữa 
cho anh ấu được.” Sự thực là, với kỹ thuật ụ học hiện nay, vẫn chưa có phương pháp nào thực 
sự hữu hiệu để chữa trị chứng bệnh này cả. Đường Mẫn thở phào, đồng thời cũng tăng thêm 
mấy phần sợ hãi, lẽ nào loại cổ độc này đã đạt đến mức có thể gây biến dị trong gene rồi hau 
sao? Đây là thuật phù thủy được phát minh bởi những con người từ một nghìn năm trước đó thật 
sao? 


Địch ô An Cát Mẫu gật đầu: “Ừm, Bạc Ca cũng đã có chuẩn bị rồi, nơi này cũng chỉ có mình 
cậu ấu là 'nham nhân' thôi, Mã Cát đã tìm cho cậu ấy một nơi sơn thanh thủy tú để yên nghỉ 
rồi.” 

Nhạc Dương buột miệng hỏi: “Không phải sẽ thiên táng sao? ” 

Sắc mặt Địch ô An Cát Mẫu trầm xuống, rồi lập tức mỉm cười nói: “Thiên táng, chỉ những người 
có phẩm đức cao quý mới được hưởng đãi ngộ đó thôi, không phải tùy tiện ai cũng được, hơn 
nữa, những người trúng cổ độc chỉ có thể dùng thổ táng hoặc hỏa táng thôi. Vì vậy, có thể tìm 
được một nơi thanh tĩnh vắng vẻ, cảnh sắc tươi đẹp, đã là tốt nhất cho họ rồi.” Nói đoạn, ánh 
mắt dò hỏi lại hướng về phía pháp sư Á La và Trác Mộc Cường Ba, tựa như đang hỏi: “Lẽ nào 
cả chuyện này mà các vị cũng không biết ư? ” 


Sắp xếp cho Bạc Ca xong, họ lại tiếp tục đi vào trong. Không ai nói năng gì nữa, đặc biệt là 


Trang 1.794/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mãn Mẫn, chẳng có chuyện gì khiến cô khó chịu hơn là nhìn thấy người bệnh nặng mà mình lại 
không thể giúp được gì cho họ. Người thứ hai ở cách đó cũng không xa lắm, nằm trên một chiếc 
giường bằng đá, những tiếng rên rỉ yếu ớt họ nghe thấu ban nãy chính là phát ra từ đây. Bước lại 
gần, họ mới phát hiện người trên giường là một bà già đầu tóc bạc phơ, trong lòng lại thầm thở 
phào một tiếng, ít nhất thì mặt mũi bà già nàu cũng không bị biến đổi gì, chỉ có phần từ cổ trở 
xuống là dường như bị làm sao đó, thân thể phình to hoàn toàn không hợp tỉ lệ với phần đầu. 
Trên người bà đắp tượng trưng một tấm chăn màu đen. 


Bà già nằm trên giường đá không nhúc nhích được, miệng không ngừng phát ra những âm 
thanh khiến người ta nổi da gà: “Ôi cha... ôi cha...” 


Địch ô An Cát Mẫu nói: “Bà Đan Châu là mẹ của Đôi Vượng, con trai bà ấy không hiểu sao bị 
trúng phải Vạn Xà Thực Tâm cổ trong chiến tranh. Đôi Vượng trở về thôn làng đã bị thương rất 
nặng, cổ độc chưa phát thì đã rời khỏi thế gian nàu. Mẹ già ôm xác con khóc suốt một ngàu một 
đêm, tôi không biết loại cổ độc này lại truyền nhiễm, không ngờ bà Đan Châu cũng bị trúng 
phải Vạn Xà Thực Tâm cổ, giờ thì giống như có một vạn con rắn đang cắn xé thịt da bà ấu, gặm 
xương bà ấy vậy.” 


Dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng rên rỉ của bà Đan Châu nhỏ đi nhiều, bà 
gắng gượng cất giọng dịu dàng hỏi: “Mã Cát, Mã Cát đến phải không? ” Trên gương mặt đau 
đớn ấy không ngờ lại nở ra một nụ cười rạng rỡ vô cùng. 


Không hiểu vì sao, Lữ Cánh Nam nhìn thấy cảnh ấy, trái tim bỗng quặn thắt. 
Địch ô An Cát Mẫu nói: “Bà Đan Châu, tôi đâu, An Cát Mẫu, chúng tôi đến thăm bà.” 


Bà Đan Châu mở to đôi mắt đục ngầu, chăm chú quan sát đám người mới đến, nhìn thấy bóng 
Đường Mẫn lấp ló phía sau, liền tươi cười nói: “An Cát Mẫu à, ông gạt tôi, đó không phải là Mã 
Cát thì là ai chứ.” Đến khi nhìn rõ đó không phải Mã Cát, bà Đan Châu lại gượng cười đau đớn, 
nói: “Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người rồi.” 


Địch ô An Cát Mẫu nói: “Họ là Bạch Độ Mẫu được thượng thiên phái đến thăm bệnh cho bà 
đấu.” Nói rồi, ông chuẩn bị nhấc tấm chăn trên người bà Đan Châu xuống, để bọn Trác Mộc 
Cường Ba nhìn rõ tổn thương do Vạn Xà Thực Tâm cổ gây ra với cơ thể. Nhưng, bà Đan Châu 


thấy có nhiều người, liền hoảng hốt kéo chặt đầu chăn bên kia, và lại bắt đầu rên rỉ “ôi cha... ôi 
cha...” 


Đội trưởng Hồ Dương phát hiện ra điều gì đó, liền đề nghị: “Mấy người chúng ta sang bên kia 
xem đi.” Nói rồi, anh quay sang bảo Địch ô An Cát Mẫu: “Chúng tôi không đi lung tung, cũng 
không đụng chạm gì đâu.” 


Đám đàn ông bọn Trác Mộc Cường Ba đều tránh đi hết, chỉ để lại Đường Mẫn và Lữ Cánh 
Nam, Địch ô đại nhân lúc ấu mới cần thận nhấc tấm chăn phủ lên thân thể bà Đan Châu ra. “ÁI 
” Đường Mẫn đã gắng hết sức để kiểm chế bản thân rồi mà vẫn không sao nén nổi, phải đưa hai 
tay lên bịt miệng phát ra một tiếng kêu khe khẽ. 


Bên dưới tấm chăn, không thể gọi là một thân thể, mà chỉ có thể nói là một đống thịt, giống 
như phần sau của con kiến vậy, một phần thân lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng bình 
thường, có bảo đấu là một quả núi nhỏ cũng chẳng quá đáng. Nếu Trác Mộc Cường Ba có thể 


Trang 1.795/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


coi là lưng hùm eo gấu, vậy thì một cái bắp tay của bà Đan Châu này cũng to ngang với cả thân 
người gã rồi; vòng ngực của bà giống như đeo thêm một cái phao bơi làm bằng lốp ô tô, lớp da 
nhăn nheo phủ lên trên; phần thịt lồi ở bụng che xuống tận đầu gối, để lộ ra cặp đùi to như hai 
cái trống: bàn chân giống như quả bong bóng được thổi căng phồng, ít nhất cũng phải to gấp 
bốn năm lần chân người thường, sưng phông bóng cả lên! Chẳng những vậy, khắp người bà lão 
này tỏa ra một thứ mùi cực kỳ khó ngửi! 


Địch ô An Cát Mẫu giải thích: “Trúng phải Vạn Xà Thực Tâm cổ, vì lũ rắn trong người mỗi lúc 
một nhiều, nên thân thể sẽ từ từ phình to ra, thông thường bắt đầu từ phần thân dưới, đến cuối 
cùng thì cả người vỡ toang, vạn con rắn cùng đổ về tim. Như Bà Đan Châu thì đã đến thời kù 
cuối rồi.” 


Lữ Cánh Nam lấy hết can đảm, khe khẽ ấn nhẹ lên đùi của bà Đan Châu, cảm giác như thể 
đang ấn vào một quả bóng da bên trong đầy nước. Cô lại kiểm tra những triệu chứng khác trên 
cơ thể, rồi nói với Đường Mẫn: “Trong cơ thể không có mỡ tích tụ, cũng không phải sẹo thịt lồi, 
mà hoàn toàn là phình trướng lên. Tôi nghĩ, triệu trứng này không phải xa lạ với chúng ta, chỉ là 
chưa bao giờ gặp trường hợp nào nghiêm trọng như vậy thôi. ” 

Đường Mẫn cũng thử kiểm tra lại mấy triệu chứng khác, rồi đưa ra kết luận: “Phù thũng, bệnh 
sán chỉ! ” Lữ Cánh Nam gật đầu, cô cũng cho là vậu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ thái độ cần trọng, 
nói: “Ít nhất cũng là thứ gì đó tương tự như vậu. Tôi nhớ pháp sư Á La từng nói, ký sinh trùng 
chính là loại cổ độc nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, cơ chế phát bệnh của loại cổ độc này có lẽ 
là tương đồng với bệnh sán chỉ mà chúng ta đã biết.” 


“Nếu là sán chỉ, đã phù thũng đến mức này, trong cơ thể sao thể chỉ có một vạn con được, sợ 
rằng phải đến cả mười vạn con ấy chứ.” Đường Mẫn nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Trong đống 
trang bị của Merkin cung cấp, cũng có thuốc trị ký sinh trùng, chỉ là không biết có hiệu quả hay 
không thôi, nhưng chúng ta cũng có thể thử xem sao.” 


Đường Mẫn nói với Địch ô An Cát Mẫu: “Bệnh của bà Đan Châu, chúng tôi có thể thử một 
phen, nhưng cũng không dám bảo đảm đâu.” 


Địch ô An Cát Mẫu nói: “Thật cảm ơn các vị quá... thượng thiên sẽ bảo vệ các vị, sẽ bảo vệ bà 
Đan Châu.” Kế đó, ông lại có vẻ hơi khó xử nhìn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam, nói: “Phải lau 
rửa người cho bà Đan Châu, ngàu nào Mã Cát cũng giúp bà ấy chuyện này. Nhưng tôi...” Nhìn 
nụ cười của vị Địch ô đại nhân, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam bèn tiếp lấy thùng nước và khăn 
bông. 


Bà Đan Châu không cử động được, đại tiểu tiện đều tại chỗ, chất thải dính đầy lên người, có 
điều không hiểu Mã Cát tìm ở đâu được một loại cỏ giống như cỏ lau, kê vào những chỗ da 
nhăn nheo đùn lên thành đống của bà Đan Châu, lại trải một lớp dày bên trên giường đá. Loại 
thực vật nàu vừa thoáng khí lại hút nước rất tốt, bà già đó nằm trong hang này không biết đã bao 
lâu rồi, vậu mà không hề bị hoại tử chút nào cả. 


“Đây là gì thế? ” Đường Mẫn hỏi. 


Địch ô An Cát Mẫu đáp: “Đây là cỏ lác, cứ ba tháng là có thể thu hoạch một lần, Mã Cát đã 
chất hết số cỏ mà con bé có thể thu thập được ở đây.” Ông chỉ vào một góc hang, quả nhiên 
thấy một đống cỏ chất lên như trái núi nhỏ trong đó. 


Trang 1.796/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Giúp bà Đan Châu rửa sạch thân thể không phải chuyện dễ dàng, chỉ được một chốc, Lữ Cánh 
Nam và Đường Mẫn đã lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là lúc rửa sạch những chất thải ô uế kia, họ 
đều chưa từng làm bao giờ, cả hai đều phải chau mày, cố nén nhịn cảm giác buồn nôn. Vậu mà 
bà Đan Châu còn không hài lòng lắm với hai “người mới” này. “Ôi cha... tay Mã Cát nhẹ hơn 
các cô nhiều lắm...” 


« Â ^ "N-- X'x š ” 
ÂU... âu a..., tôi sắp rụng ra rồi... ai va... 
“Ôi chao ôi... tay các cô bấm vào thịt tôi rồi...” 


Cuối cùng cũng rửa sạch người cho bà già ấu, thau một lớp cỏ mới, Đường Mẫn khẽ thở dốc, 
hỏi: “Mã Cát, cô ấy, ngày nào cũng đến thay rửa cho bà Đan Châu một lần ạ? ” Nhận được câu 
trả lời khẳng định của Địch ô An Cát Mẫu, cô không khỏi thầm nhủ, cô bé ấy, phải lật cả một 
tấm thân to như trái núi nhỏ thế này lên, làm sao cô ấy làm được nhỉ? ” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cho bà Đan Châu dùng một liều nhỏ thuốc trừ giun sán diện rộng 
trước, sau đó dặn dò Địch ô An Cát Mẫu cách dùng và liều dùng, cũng như cách quan sát hiệu 
quả trị liệu, rồi mới đi sâu vào trong hang tìm bọn Trác Mộc Cường Ba. 


Mấy người đám Trác Mộc Cường Ba đang ở phía bên kia hang động, vây quanh hai người thân 
thể bị biến dạng một cách kỳ quái. Cả hai người nàu đều mặt mũi vặn vẹo biến dạng, xương cốt 
hoại tử, thân thể lọm khọm gù hẳn xuống, khắp người đầu những vảy sẹo màu đen, mưng mủ, 
chảy máu, cơ thể tỏa ra một thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Thấu Đường Mẫn, Lữ 
Cánh Nam và Địch ô An Cát Mẫu ởđi tới, đội trưởng Hồ Dương cất tiếng: “Hai người này bị bệnh 
phong.” Họ đã dùng máy tính kiểm tra lại các thông tin liên quan rồi. 


Địch ô đại nhân nói: “Họ trúng phải Quỷ Diện cổ. Người trúng thứ cổ độc này, thân thể sẽ bị 
biến dạng nghiêm trọng, mặt mũi trở nên cực kù đáng sợ. Loại cổ độc này rất ác hiểm, nghe 
nói, nếu họ sinh con, thì con cái cũng sẽ bị như vậy, thậm chí cả con của con cái họ cũng thế, 
đời đời tiếp nối, không bao giờ chấm dứt cả.” 


Mặc dù đã biết đó là bệnh phong, nhưng họ cũng không có cách nào trị liệu, chỉ biết bày tỏ sự 
tiếc nuối với Địch ô An Cát Mẫu. Vị Địch ô già cũng không nói gì, bởi sự thực là, chỉ cần cứu 
được một người ở đây thì cũng là điều hết sức đáng mừng rồi. 


Địch ô An Cát Mẫu lại dẫn họ đi thăm mấy người trúng cổ độc khác cũng được an trí trong hang 
động, mỗi người lại mỗi khác, tuy nhiên, cũng có một vài người họ có thể tìm được trong máu 
tính tư liệu về các ca bệnh tương tự để đối chiếu. Chẳng hạn, có một người bàn tau bàn chân bị 
biến dạng nghiêm trọng, trên da mọc đầy các sẹo thịt, tựa như những nụ hoa đỏ. Địch ô An Cát 
Mẫu nói đó là Vạn Hoa cổ, nhưng thông qua đối chiếu trên máy tính, họ cho rằng đó là một 
dạng biến thể của u độc đầu vú. Phương pháp trị liệu hiện nay thông thường là dùng tia laser đốt 
hết những khối u thừa đó đi, nhưng không thể trị tận gốc được, vì sau đó chúng sẽ mọc trở lại. 


Còn hai người nữa trúng phải Đầu Diện cổ, trong đó có một người đầu to như cái đấu. Thật khó 
mà tưởng tượng nổi, nếu một người có khoang miệng lộ hắn ra bên ngoài, má hóp vào bên 
trong, mũi mọc ngược vào trong, hai mắt không đối xứng thì sẽ như thế nào; còn người kia cũng 
có một bộ mặt rất khó hình dung, miêu tả chuẩn xác một chút, thì như thể người ấy quấn cả một 
bộ lòng ruột lên mặt mình, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Theo quan sát của họ và sự phân tích 
của máu tính, tổ chức xương đầu của người thứ nhất dường như đã bị biến dị, còn người thứ hai 


Trang 1.797/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì tổ chức mạch máu trên đầu bị mọc khối u. Thật không sao tưởng tượng nổi, cùng một loại cổ 
độc tại sao lại có thể gây ra hai trạng thái biến dạng hoàn toàn khác nhau như thế. 


Họ cũng gặp những “thụ nhân” giống như “người” mà Mã Cát chào hỏi lúc ở cổng làng, một 
người đã bị xâm thực lên đến đùi non, hai chân chỉ còn màu xám xịt mục ruỗng, mới chạm khẽ 
vào, đã có chất bột lả tả rơi xuống như được gắn bằng thạch cao, để lộ ra những mạch máu đỏ 
tươi và rễ thực vật màu đen bên trong, hai bàn chân thì giống như giẫm lên hai đống tóc đen 
nháy, toàn bộ đều là những sợi rễ câu. Theo lời Địch ô An Cát Mẫu, người nàu đã không thể 
nào đi lại được nữa, hai chân cũng không thể chạm đất quá lâu, bằng không hai búi lùng bùng 
trông như búi tóc ấu sẽ xuyên qua gan bàn chân xuống đất. Một khi chúng đã bám rễ vào mặt 
đất, thì sẽ sinh trưởng càng nhanh. Còn người kia thì đã bị thực vật hóa lên đến phần eo, hai 
chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Địch ô đại nhân nói, người này vẫn còn bốn năm tháng nữa, 
khi nào phần màu xám xịt kia lên đến ngực, thì cơ hội sống sót gần như là bằng không. 


Đường Mẫn định lấy một hai sợi rễ cây nhỏ như sợi tóc ấy về nghiên cứu, ban đầu Địch ô An 
Cát Mẫu tỏ ra hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc biết đâu họ lại tìm ra được nguyên nhân người 
biến thành cây, cuối cùng ông và mấy “thụ nhân” kia cũng miễn cưỡng đồng Ú. 

Kết quả là “thụ nhân” ấy bị đau đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bấu giờ 
Địch ô An Cát Mẫu mới cho họ biết, trước đâu cũng có người từng làm vậy, giật đứt hết những 
thứ mọc chìa ra như tóc ấu đi, kết quả là đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng chẳng bao lâu sau 
những “sợi tóc” bị nhổ đi ấu lại mọc ra như cũ. Từ đó trở đi, không còn ai làm như vậy nữa. Cuối 
cùng, Đường Mẫn phát hiện ra, thứ trông như tóc ấy thực ra là một kết cấu có tế bào thực vật 
bám vào các dây thần kinh, nhổ một “sợi tóc” ấu cũng bằng như trực tiếp giật đứt một dây thần 
kinh, cảm giác gần như lấy búa đập nát đầu ngón tau vậy, chẳng trách người kia lại đau đến cơ 
hồ muốn ngất đi như thế. 


Còn mấy người trúng cổ độc khác lại càng khó hình dung hơn, không chỉ hình dạng khó thể 
dùng ngôn ngữ miêu tả cho rõ ràng, mà Đường Mẫn cùng Lữ Cánh Nam tra hết các tư liệu 
trong máy tính cũng không có đầu mối gì, thậm chí cả thứ gì gây nên biến dị cũng không rõ. Có 
điều, dựa vào những loại cổ độc mà họ đã tiếp xúc cho đến lúc này, đủ thấy cổ độc đã bao hàm 
từ động thực vật, đến ký sinh trùng, nấm khuẩn, virus, thậm chí cả sinh vật biến đổi gene. Thực 
khó mà tin nổi, đâu là những thứ mà cổ nhân từ nghìn năm trước đã tiến hành nghiên cứu. 


Nhìn những người bệnh hình thù dị dạng, sẹo lồi sẹo lõm mọc khắp người, mùi hôi thối, lở loét 
bốc nên nồng nặc, Đường Mẫn cảm thấy thật khó tin, lẽ nào tất cả những người này đều do cô 
bé tên là Mã Cát ấy một tau chăm sóc hay sao? Cô nghĩ thế, bèn hỏi luôn ra miệng. 


Địch ô An Cát Mẫu gượng cười đáp: “Đương nhiên, ngoài tôi và Mã Cát, làm gì còn ai dám đến 
nơi này nữa đâu? ” 


“Vậy... nếu có ngày nào Mã Cát không tới thì sao? ” 


“Thì họ sẽ lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi cái chết, hoặc là chờ đợi Mã Cát.” Địch ô An Cát Mẫu bất 
giác nở ra một nụ cười hiền hòa, nói với những người khách lạ: “Thực ra, số phận của những 
người trúng cổ độc này lẽ ra phải bị bỏ ở trong rừng Xương Trắng bên ngoài thôn làng cho tự 
sinh tự diệt. Mã Cát đã phát hiện ra hang động này, rồi chuyển những người đó vào đây, hàng 
ngày đều đưa nước và thức ăn tới, dốc lòng chăm sóc họ như chăm sóc thân nhân của chính 
mình vậy. Mã Cát là con bé rất có quyết tâm, chuyện mà nó muốn làm, thì phải làm cho bằng 


Trang 1.798/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được, từ nhỏ nó đã như vậy rồi.” 


“Không ai dạy cô ấy, tự cô ấy nghĩ là cần làm chuyện này à? ” Đường Mẫn không tin có ai vừa 
sinh ra đã có tấm lòng Bồ tát, mới ngần ấy tuổi mà đã chăm sóc bao nhiêu người mắc bệnh 
nặng như vậu, đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. 


Địch ô An Cát Mẫu mỉm cười nói: “Thực ra, mới đầu Mã Cát cũng không ngờ sẽ thành ra như 
vậu, chỉ là cô Ương Kim của con bé bị trúng phải Thất Tâm cổ, Mã Cát và cô Ương Kim của nó 
rất thân thiết, nó không cho dân làng đuổi cô Ương Kim đi, liền tìm ra nơi nàu, hằng ngày đều 
đến chăm sóc cô ấu. Người trúng phải Thất Tâm cổ, bình thời thì chẳng khác nào người thường 
cả, nhưng khi cổ độc phát tác thì chẳng còn nhận ra người thân người quen gì nữa, đầu óc trở 
nên điên cuông, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để lú giải được. Từ năm mười tuổi, 
Mã Cát đã bắt đầu chăm sóc Ương im, suốt năm năm ròng cho tới khi cô ấy qua đời. Lúc ấy, 
người trong làng không ai tin con bé ấy có thể kiên trì được đến cùng. Ngày nào Mã Cát cũng bị 
thương, không phải bị cào cấu, thì là bị cắn xé, nhưng nó không hé răng than van lấy nửa lời. 
Mã Cát chăm sóc cho Ương Kim được nửa năm thì trong làng lại đưa tới đó người trúng cổ độc 
thứ hai, chính là “thụ nhân” ở đầu làng, tên là Thứ Nhân Lang Ca. Mã Cát cũng không từ chối, 
hoặc có lẽ, đối với nó, một hay hai người cũng chẳng có gì khác biệt cả. Về sau, lại có người thứ 
ba, thứ tư. Thực ra, trong làng chúng tôi cũng chỉ có khoảng ba bốn người trúng cổ độc đó thôi. 
Về sau các thôn làng khác nghe được tin này, những người trúng cổ độc ở những nơi ấu cũng 
đều tới đây hết. Tôi nghĩ, chắc rằng chẳng có ai muốn chịu đói chịu khát, chịu đựng nỗi cô đơn 
và sợ hãi trong rừng Xương Trắng tối tăm lạnh lẽo ấy cả. Mã Cát đối xử với mọi người đều như 
nhau, dường như nó đã quên mất ban đầu tại sao mình lại tới đây rồi, nó cũng không có lấy một 
lời oán trách, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, để những người ấy được bớt đi phần nào 
đau khổ.” 


Nhạc Dương thấy tim mình nhói lên, tựa hồ đã ú thức được mình vừa phạm phải sai lầm gì. Trác 
Mộc Cường Ba cũng cảm nhận được, những người trúng cổ độc ấy, chỉ cần nghe thấy tên Mã 
Cát, cho dù đau đớn đến mấy, trên gương mặt họ cũng đều nở một nụ cười. Nghe câu chuyện 
tưởng chừng rất đỗi bình thường ấu, Ba Tang cũng không khỏi động dung, anh ta thực sự không 
có cách nào liên tưởng cô gái trong câu chuyện với cô bé Mã Cát mình gặp bên hồ hôm trước, 
với nụ cười thuần khiết như hài đồng, khiến người ta nhìn một lần là khó thể nào quên của cô. 
Anh ta không thể hiểu nổi: trên đời này lại có người như vậy sao? Cô ấy còn vui vẻ được sao? 
Còn hạnh phúc được sao? Tại sao cô ấu vẫn có thể cười vui như thế? 


Mã Cát và Trương Lập 


Trên đường trở về làng, Nhạc Dương tò mò hỏi về cái nồi lớn đặt ở cổng làng, Địch ô An Cát 
Mẫu cười cười, rồi giải thích: “Chuyện về cái nồi lớn đó hả, truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu rất 
lâu trước đây, trên tầng thứ hai của Thánh vực này có Lâm quốc và Trạch quốc, hai nước giao 
chiến liên miên. Có một lần, vương tử của Lâm quốc bị thương rất nặng, một mình chạy đến 
vùng này. Năm đó cũng mất mùa đói kém, Vương tử bị thương nặng, lại không có gì ăn, tưởng 
chừng không sống nổi. Lúc ấy, có một cô gái xinh đẹp lương thiện cư trú ở vùng này tên là Như 
Thu Kiệt Mẫu đã cứu sống vương tử. Vương tử bị lạnh, nàng liền dùng thân thể mình ủ ấm, 
vương tử bị đói, nàng liền cắt thịt trên thân mình cho vương tử ăn, còn bản thân nàng thì chỉ 
nhai cỏ khô cầm hơi. Được Như Thu Kiệt Mẫu tận tình chăm sóc, vương tử đã sống lại, chàng đã 
nặng lòng yêu say đắm người con gái cứu sống mình ấy. Còn Như Thu Kiệt Mẫu cũng sớm đã 


Trang 1.799/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đem lòng yêu vương tử, hai người bèn kết tình chồng vợ, hẹn ước trăm năm. Chỉ có điều, chiến 
tranh vẫn đang tiếp diễn, không kịp nói lời từ biệt, vương tử đã lại khoác chiến bào lên đường ra 
trận. Đến khi chiến tranh kết thúc, vị vương tử ấu chợt nhận ra mình không thể tìm được nơi 
người vợ năm xưa đã cứu mạng mình. Chàng chỉ lờ mờ nhớ được, dáng núi nơi ấu giống như 
một cái vạc, vì vậu vương tử một mặt phái người đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời lại sai người 
dựa theo kú ức của mình đúc nên một cái vạc lớn, đặt trước cổng lớn của vương thành, thông 
báo nếu có người biết được nơi này sẽ ban thưởng lớn. Cuối cùng, vương tử cũng tìm được người 
vợ đang khổ sở đợi chờ chàng, khi ấu chàng đã trở thành quốc vương của Lâm quốc, hai vợ 
chồng họ sống hạnh phúc bên nhau tới lúc bạc đầu. Cái vạc lớn ấy được đưa trở lại nơi hai người 
lần đầu gặp mặt để làm chứng cho tình yêu của họ. Về sau, khi quốc vương băng hà, vương phi 
cũng không muốn sống tiếp, bèn nhờ Đại Địch ô của vương quốc đưa quốc vương tới đây, dùng 
cái vạc lớn này để tiến hành nghi thức hợp nhất linh hồn, cùng nhau nắm tay về trời, mãi mãi 
không lìa xa nhau nữa. Sau đó, người Vi Đạt chúng tôi di cư tới đây, chọn đất cắm bia, lập nên 
thôn làng này, cái vạc này trở thành Vạc Hạnh Phúc được dân làng truyền tụng từ đời này sang 
đời khác. Những đôi nam nữ luyến ái nhau, đều len lén ra trước vạc phát nguyện hẹn thể, bày tỏ 
tình yêu.” 


Nói xong, Địch ô An Cát Mẫu mỉm cười nhìn Nhạc Dương, tựa hồ muốn nói, đâu là một câu 
chuyện tình đẹp lắm phải không, sau lại bổ sung thêm: “Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền 
thuyết, rốt cuộc là thôn Công Nhật Lạp chúng ta có trước hay cái vạc này có trước, trong các 
thư tịch cổ xưa của thôn làng không hề có ghi chép rõ ràng.” 


Nhạc Dương lại hỏi thêm: “Vậy nghỉ thức linh hồn hợp nhất đó, rốt cuộc là như thế nào vậy? ” 


Địch ô An Cát Mẫu thu lại nụ cười, nói: “Đó là một nghi thức rất cổ xưa của chúng tôi.” Nhạc 
Dương thấu nét mặt của Địch ô đại nhân, thảm đoán chắc đây là một loại nghi thức không thể 
tùy tiện cho người ngoài biết, bèn không hỏi thêm nữa. Địch ô An Cát Mẫu thầm khen cho sự 
nhạy bén và khả năng lú giải của anh chàng trẻ tuổi nàu, nghĩ ngợi một chút, rồi chuyển qua chủ 
đề khác: “Kể ra thì, câu chuyện của Mã Cát cũng khá giống với truyền thuyết đấu chứ.” 


“Hả? ” Nhạc Dương thốt lên: “A Mễ cũng từng cứu được vương tử à? ” 


Địch ô An Cát Mẫu cười cười, còn chưa kịp trả lời thì đã có người dân trong làng chạy đến tìm 
hỏi chuyện gì đó, Nhạc Dương đành tạm gác chuyện kia lại. 


Về đến trong làng, Đường Mẫn mới phát hiện Mã Cát đang ở trong phòng Trương Lập bối rối 
điều chỉnh vặn đi vặn lại thiết bị thông tấn, rồi lại chống cằm ủ rũ. Một điệu bộ hết sức bình 
thường như thế, nhưng khi cô thể hiện ra lại sao mà đáng vêu, khiến người ta phải thương xót 
đến lạ thường. Thì ra Trương Lập vẫn chưa tỉnh, chốc chốc lại nói mớ vài câu, Mã Cát nghe 
chẳng hiểu gì cả, cô liền nhớ đến thiết bị liên lạc mà Đường Mẫn để lại, nhưng lần này rõ là đã 
làm theo hướng dẫn rồi mà chẳng có tác dụng gì cả. 


Thấy mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba trở về, Mã Cát nhảy bật lên, cảm thiết bị liên lạc đưa 
cho Đường Mẫn nói: “Chị Mẫn Mẫn, cái này, cái nàu, không có tiếng nữa rồi...” bộ dạng trông 
hết sức tủi thân. Đường Mẫn nhìn lại mới phát hiện ra, không hiểu ai đã rút dây điện nối giữa 
thiết bị liên lạc với thiết bị nguồn ra rồi, cô chỉ liếc về phía Lữ Cánh Nam một cái, nhưng cũng 
không nói gì, rồi chỉ cho Mã Cát biết nguyên nhân tại sao thiết bị không hoạt động. Có điều, Mã 
Cát lại phát hiện ra, sau khi trở về, người nào người nấy đều nhìn mình với ánh mắt khác hẳn, 


Trang 1.800/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cô bèn hỏi: “Mọi người, sao vậy ạ? Lẽ nào các cô các chú ấy khiến mọi người không vui ư? ” 


Cả bọn rõ ràng đều không ngờ Mã Cát lại hỏi thẳng như vậy. Nhạc Dương vội vàng cười cười 
giải thích: “A, không, không, làm gì có, nhưng mà, chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, có 
hơi áu náy một chút.” 


“Ô, không sao đâu.” Mã Cát ngược lại còn an ủi họ: “Tấm lòng của mọi người, em hiểu mà...” 


Đội trưởng Hồ Dương chợt hỏi: “Mã Cát, một mình cô chăm sóc những người này, làm sao... 
làm sao mà chăm sóc hết được? ” 


Mã Cát mở to mắt, lắc đầu nói: “Không phải một mình cháu đâu, còn có Địch ô đại nhân nữa. 
Nhưng mà, người trong thôn đều không biết đâu, nếu phát hiện Địch ô đại nhân cũng đến đó, 
chắc họ không dám đến nhờ Địch ô đại nhân thăm bệnh nữa mất.” Nói tới đây, cô nhoẻn miệng 
nở một nụ cười ranh mãnh. 


“Cô không mệt sao? ” Ba Tang cất giọng khàn khan hỏi. 


Đây mới là lần đầu tiên Mã Cát nghe thấu Ba Tang lên tiếng, cô giật mình, thoáng ngẩn ra, rồi 
khe khẽ bặm môi, tròng mắt đảo tròn, tựa như đang nghĩ ngợi xem “mệt” rốt cuộc là ý gì. “Tại 
sao phải mệt chứ? ” Mã Cát trả lời: “Được ở bên mọi người, không phải là một điều rất vui hay 
sao? ” 


Thế rồi Mã Cát bắt đầu kể, như thể đang đếm các đồ quú trong nhà ra vậy: “Lời khen của bà 
Đan Châu, giống như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi quanh năm băng giá, chú Bạc Ca biết 
rất nhiều câu chuyện hav; bàn tay chú Tố Lang còn khéo léo hơn cả..., chú ấy biết làm rất nhiều 
món đồ chơi nhỏ thú vị bằng gỗ; à... còn nữa còn nữa, tiếng hát của chú Lang Ca, có thể sánh 
ngang với chim bách linh trong rừng, cô Ương Giang còn biết kết giỏ hoa bằng cỏ lác nữa...” 


Câu trả lời của Mã Cát, khiến cả đám người đến từ thế kở hai mươi mốt ấy đều rịn mồ hôi. Khi 
gặp những người trúng cổ độc đó, họ căn bản không thể nào coi đó là con người giống mình, 
mà cùng lắm chỉ có sự thương hại mà thôi. Nếu đổi lại để họ đi chăm sóc những người ấu, bản 
thân họ cũng không dám đảm bảo mình có oán thán hay không. Nhưng Mã Cát thì khác, cô 
thực sự đã đạt đến cảnh giới coi ai cũng như ai. Một cô bé cùng chuyện trò tán gẫu, vui vẻ kể 
chuyện, hát ca với các cô các chú, có gì mà phải mệt chứ? Đúng vậy, tại sao phải mệt chứ? 
Giống như một người mẹ, cả ngày phải thay tã lót cho đứa con mới ra đời của mình mười mấy 
hai mươi lần; hoặc như người con trẻ tuổi khỏe mạnh, cõng mẹ già sáu bảu mươi tuổi lên phố đi 
dạo, tại sao phải mệt chứ? Phải thấy hoan hỉ mừng vui mới đúng chứ! 


Thấu mọi người không ai nói gì, Mã Cát lại nói tiếp suy nghĩ của mình: “Thực ra, bọn họ cũng 
đáng thương lắm, nếu Mã Cát không chăm lo cho họ, thì chẳng ai để ú đến họ nữa cả. Thỏ 
trắng con bị thương, thì thỏ mẹ sẽ mang cỏ non về cho nó; dê con bị thương, dê mẹ sẽ liếm vết 
thương cho nó; dân làng Công Nhật Lạp bị thương, Mã Cát sẽ chăm sóc cho họ. Sau này Mã 
Cát sẽ trở thành Đại Địch ô của vương quốc Langbu, lúc ấy cả vương quốc sẽ không còn ai bị 
thương, cũng không còn ai phải chịu khổ nữa. Mọi người đều có thể sống thật vui vẻ bên nhau.” 


Đường Mẫn không nén được đưa tay lên âu yếm xoa đầu Mã Cát, cô bé này tuyệt đối có khả 
năng và tiềm lực trở thành một ụ tá giỏi. 


Còn Ba Tang, anh ta đanh mặt lại, chằm chậm bước ra ngoài. Anh ta căm ghét thứ cảm giác ấu, 


Trang 1.801/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ở cái thế giới nàu, kẻ mạnh làm vua, kẻ nào thích ứng được thì sẽ sinh tồn, những con người và 
sự vật đến chính bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc ấy, lẽ ra cần phải bị đào thải mới 
đúng. “Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao chỉ vì một cô bé con, lại khiến lòng mình thấp thỏm bất 
an như vậy? ” 


Hai ngày sau, không ngờ Trương Lập vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục sốt cao, miệng 
thì lắm bẩm nói mớ, lúc khóc lúc cười. Nhạc Dương là người lo lắng nhất, không biết Trương 
Lập có bị nhiễm phải loại kú sinh trùng đáng sợ như của Sean hay không. Có điều cả Lữ Cánh 
Nam và Mẫn Mẫn đều khẳng định rằng, bệnh của Trương Lập và Sean hoàn toàn khác nhau, 
thế nhưng, đúng là có liên quan đến Sean thật. Lữ Cánh Nam nói với Nhạc Dương, vì cái chết 
của Sean mà Trương Lập luôn tự trách mình, tâm trạng cực kỳ ức chế. Sau khi Sean chết, anh 
luôn dùng quá sức mình, cố gắng quan sát cẩn thận hơn một chút, bàu bố cạm bẫy nghiêm mật 
hơn nữa. Rồi bận gặp phải bầy gián khổng lồ hôm trước, Trương Lập lấu thân mình mạo hiểm, 
chủ động dẫn dụ một đám đông nhất, việc làm ấu đã vượt quá cực hạn chịu đựng của cơ thể anh. 
Vài vết thương trên người vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi gặp được Mã Cát, tâm trạng 
Trương Lập biến đổi đột ngột, chính sự thay đổi đột ngột từ bi thương sang hoan hỉ, cộng với cơ 
thể thoắt nóng thoát lạnh sau khi bị thương, mới là nguyên nhân khiến Trương Lập bất ngờ đổ 
bệnh nặng như thế. 


Mẫn Mẫn ở bên nói: “Có điều, đây biết đâu lại là một chuyện tốt. Nếu Trương Lập cứ tiếp tục 
đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, cho tới khi cơ thể không thể nào chịu đựng được nữa 
mới bùng phát ra thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn nhiều. Trận ốm này, có thể coi như đào 
thải độc tố, tháo gỡ đi phần nào những khúc mắc u uất trong lòng Trương Lập, khiến gánh nặng 
trong lòng anh ấu nhẹ bớt, sau này mới có thể từ từ điều chỉnh được.” 


Hai ngày này, Mã Cát trở thành người chăm sóc chính cho Trương Lập, đến cả người chẳng 
hiểu gì chuyện tình ái như Nhạc Dương cũng nhìn ra, cô bé này đối xử với Trương Lập khác hẳn 
với những người khác. Phải nói thế nào nhỉ? Nhạc Dương lờ mờ cảm thấu hơi giông giống như 
hồi đó Babatou chăm chóc cho Cường Ba thiếu gia, nhưng lại không hoàn toàn giống thế. 
Babatou nhiệt tình cởi mở, vui buồn gì đều lộ ra mặt hết, giống như một cô em gái chăm sóc 
cho người anh trai bị ốm; còn Mã Cát thì lại thu giấu cảm xúc vào trong, giống như một người 
mẹ chăm lo con thơ, yêu thương, lo lắng, hân hoan, bao nhiêu cảm xúc thảy đều dồn cả lại. Vẻ 
đẹp của hai người cũng hoàn toàn khác biệt, nếu nói Babatou giống như một đóa mẫu đơn nở 
rộ dưới vầng dương diễm lệ, thì Mã Cát chính là một bông sen còn đang hé nụ giữa ngày hè, 
mang đến cho người xung quanh một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Lúc cô chống cằm mỉm cười, bộ 
dạng thật khó diễn tả, chỉ hơi nhíu màu một chút thôi đã khiến người ta thần hồn mê mẩn rồi. 
Nhạc Dương xưa nay vẫn tự phụ là người ú chí kiên định, vậu mà trước mặt Mã Cát cũng không 
thể cảm cự được, thường hay đưa mắt liếc nhìn, cũng chẳng biết là đang nhìn Trương Lập hay 
nhìn cô nữa, tâm tư lại lơ lửng bay đến tận châu Mỹ xa xôi diệu vợi. 


Ngoài ra, pháp sư Á La và Địch ô An Cát Mẫu thường bàn luận về tôn giáo, cũng thăm dò được 
khá nhiều điều về Shangri-la. Còn bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba, thân thể cường tráng, tự 
nhiên là đảm nhận các công việc nặng nhọc như chặt củi, săn bắn, kiếm thêm đồ dự trữ cho cô 
nhi quả phụ trong làng. Nói theo cách của Nhạc Dương, cả nhóm đã thành một đội cứu trợ tình 
nguyện rồi. 


Đến ngày thứ ba, Trương Lập mới hồi phục được ý thức, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của anh 
chàng là: “Hôm nay Mã Cát không đến à? ” Làm Nhạc Dương ngồi trông bên cạnh gần hai 


Trang 1.802/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tiếng đồng hồ suýt nữa thì mắc nghẹn, tức tối chỉ thẳng vào mặt Trương Lập ngoác miệng ra 
mắng: “Người trọng sắc khinh bạn thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức như anh thì mới là lần 
đầu tiên tôi gặp đấy, hừi ” 


Trương Lập nửa đùa nửa thật nói: “Được rồi, được rồi, tôi biết cậu trông ở đây đã lâu lắm tồi, 
nhưng mà tôi nhớ loáng thoáng hình như hai ngày nay toàn là Mã Cát ngồi ở đầu giường cơ mà 
nhỉ? ” 


Nhạc Dương lại kêu lên: “Cái đồ này, sao anh biết giỏi thế? Giả bộ hôn mê chắc? ” 


Trương Lập lảng đi không trả lời, cười hì hì nói: “Chà chà, giờ mới cảm nhận được sự hưởng thụ 
của Cường Ba thiếu gia lúc ở bộ tộc Kukuer đấy nhé. Chẳng trách Cường Ba thiếu gia lại hôn 
mê lâu thế, nếu đổi lại là tôi, dù có hôn mê cả tháng cũng thấy đáng ấy chứ.” 


Nhạc Dương không nói gì, ngẩn người ra một lúc lâu, mới lên tiếng: “Tôi bảo này, hãy rời xa Mã 
Cát đi.” 


“Hả? Cậu nói cái gì? ” 
“Tôi nói là, anh không thể ở bên Mã Cát được.” 


“Hải! Cậu nói vậy là ý gì hả, đồ nhãi nhép! ” Trương Lập chụp lấy cổ áo Nhạc Dương, ngồi bật 
dậy chất vấn: “Cậu nói vậy là có ý gì? Nói đi! Có phải cậu ganh tị với tôi không? Nếu cậu cũng 
thích Mã Cát, thì có thể quang minh chính đại cạnh tranh công bằng với tôi! Giỏi thì giở hết bản 
lĩnh ra đi! Đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi biết cậu chẳng tử tế gì từ lâu rồi! Nói đi! Lúc cậu đi tìm 
cô Babatou của cậu, tôi có cản cậu hay không hả? Tôi còn giúp cậu ghép cái từ tiếng Anh ấu 
còn gì! Hừ, giờ đến lượt tôi rồi, cậu giỏi lắm, chẳng những không giúp, còn ngăn cản tôi nữa, 
còn là anh em không hả, phì phì! ” 


Nhạc Dương đợi Trương Lập nói hết, mới chậm rãi nhắc lại: “Nói thực lòng, bởi vì tôi cảm thấu, 
anh không xứng ở bên cô ấu.” 


“Tôi không xứng! Cậu xứng chắc? ” 


“Tôi cũng không xứng! Anh có biết cô gái anh yêu là người như thế nào không? Cô ấy là tiên nữ 
đấy.” 


“Tiên nữ? Tôi mặc xác cô ấy là cái gì nữ! Tôi hỏi cậu, cô ấy không phải là phụ nữ à? Tôi có phải 
là đàn ông không? Thế không phải là xong rồi à! Tiên nữ! Tiên nữ thì không cần người yêu 
chắc! Tiên nữ thì không thể yêu con người chắc! Tôi không xứng! Hừi Người đẹp và quái thú, 
tiên nữ và ma quở! Thế chẳng xứng quá còn gì! ” 


“Quái thú? Ma quỷ? ” Nhìn bộ dạng nghiến răng kèn kẹt của Trương Lập, xem ra cũng có vài 
phần dữ tợn của lũ ma quỷ. 


Trương Lập lại nói: “Cậu không biết à, ở nước ngoài, bộ đội đặc chủng được gọi là quân lính của 
quỷ đấy. Nói gì thì nói, tôi cũng được coi là một nửa ma quỷ rồi.” Nói đoạn, anh chàng ngẩn ngơ 
ngửa mặt lên trần nhà mơ mộng: “Nghĩ lại thì, tôi và Mã Cát cũng xứng đôi lắm đấy chứ.” 


Nhạc Dương chưa bao giờ ngờ rằng, vừa nhắc tới Mã Cát, Trương Lập liền như biến thành một 
con người hoàn toàn khác, tư duy nhạy bén, ứng biến nhanh nhẹn, đến cả mình cũng nhất thời 


Trang 1.803/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tắc tị chưa tìm được lời nào đối đáp kịp. Anh chỉ đành thở dài nói: “Giáo quan nói không sai chút 
nào, chúng ta đến đây là để thực hiện sứ mệnh của mình. Ở một nơi phía trước có mãnh thú, 
phía sau có truy binh, không thể gâu thêm rắc rối nữa. Anh và Mã Cát cách nhau cả nghìn năm 
văn minh, lại có rất nhiều khác biệt về tập tục thói quen, hai người vốn không thích hợp...” 


Trương Lập tức thì lớn tiếng ngắt lời: “Hợp hay không hợp, đấy là chuyện của hai người chúng 
tôi chứ! Tôi vốn không tin vào chuyện mới gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, nhưng kể từ 
khoảnh khắc nhìn thấu Mã Cát lần đầu tiên, tôi đã tin rồi! Lẽ nào yêu là phải phân biệt tuổi tác, 
quốc tịch, phong tục và tín ngưỡng hay sao? Lẽ nào tình yêu có thể dùng quan niệm vật chất và 
giá trị để đo đếm hay sao? Tôi mặc xác là giáo quan hay là Cường Ba thiếu gia, họ có thể mệnh 
lệnh cho tôi làm bất cứ nhiệm vụ gì, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu một người được! Tôi cứ 
uêu Mã Cát đấy! Tôi yêu Mã Cát! Bất cứ ai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi hết! ” 
Trương Lập mặt đỏ tía tai, thái độ cứng rắn kiên quyết, hai câu cuối cùng gần như là gầm lên 
vậu. 


Vừa khéo lúc ấy Mã Cát cũng đi đến cửa, còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy Trương Lập ở 
bên trong gầm lên, cô chỉ nghe được hai ba câu cuối cùng, rõ ràng là Trương Lập lại lớn tiếng 
gọi tên mình ra, nhưng không hiểu câu ấy là ý gì. Một ú nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngay sau đó, 
cô đã có chủ ú. 


“Mã... Mã... Mã... Mã Cát! ” Vừa thấu Mã Cát xuất hiện ngoài cửa, Nhạc Dương liền lắp ba lắp 
bắp gọi tên cô, dẫu sao thì anh cũng đang đóng vai không đẹp cho lắm. Trương Lập thì vẫn 
nhìn Nhạc Dương với ánh mắt khiêu khích, như thể muốn nói: Tôi nhất quyết ở bên Mã Cát 
đấy, cậu làm gì được nào? 


Mã Cát cảm đến một cái hộp nhỏ, cẩn thận đi đến bên chiếc giường lót bằng mấy tấm thảm, 
quò một chân xuống đất, chảm chậm mở nắp ra, rồi bảo Trương Lập: “Anh Trương Lập, cái 
nàu, cái này là... uống vào, bệnh của anh sẽ khỏi nhanh thôi.” 

Nhạc Dương liếc mắt ngó vào xong, cũng chẳng buồn tranh luận với Trương Lập nữa, chỉ cố 
nhịn cười “hích hích”, nói: “Hình... hình như là phân chó thì phải! ” 


Mới đầu vừa nhìn thấu thứ trong hộp, Trương Lập đã hơi chau mày rồi, giờ còn bị Nhạc Dương 
lớn tiếng nói toạc ra lại càng cảm thấy khó mà nuốt được. Anh khó nhọc ngước nhìn Mã Cát 
hỏi: “Đâu... đâu là cái gì thế? ” 


Mã Cát nghiêm nghị trả lời: “Đây là Mật Lộ hoàn, mỗi năm Địch ô đại nhân cũng chỉ xin được 
của Đại Địch ô một viên...” Mã Cát giải thích chừng mười lăm phút đồng hồ, Trương Lập và 
Nhạc Dương rốt cuộc cũng hiểu ra, cái viên Mật Lộ hoàn trông giống cục phân chó này về cơ 
bản thì giống như một loại linh đơn diệu dược có thể trị được bách bệnh, khởi tử hồi sinh, chỉ có 
điều ngoại hình quả thực là... 


Trương Lập nhìn viên Mật Lộ hoàn ấy, cầm lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống, 
khoảng cách càng gần lại càng thấy khó mà nuốt được, cuối cùng đành thế thọt hỏi: “Cái nàu... 
cái này... thành phần như thế nào vậy? ” 


Mã Cát liền tỏ vẻ không vui, giận dỗi nói: “Em mặc kệ, người ta khó khăn lắm mới xin được cho 
anh một viên linh dược, anh lại còn chê bai đùn đấu. Bây giờ em phải đi một chút, khi nào quau 
lại anh nhất định phải uống rồi đấy nhé. Anh Nhạc Dương, giám sát anh ấy hộ em nhé! ” Mã 


Trang 1.804/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cát vừa dứt lời liền quay người đi luôn. 


Trương Lập đần thối mặt ra nhìn Nhạc Dương, chỉ thấy Nhạc Dương cười cười bảo: “Nuốt đi, 
còn đợi gì nữa? Linh dược đấy.” 


Trương Lập cầm “viên thuốc” ấy lên, đưa lại gần quan sát, rồi lại ngửi ngửi, sau đó đặt trở lại vào 
hộp, lồng ngực phập phồng, điều chỉnh hơi thở một hồi, đoạn nghiến răng nói: “Uống thì uống, 
của Mã Cát đưa cho, dù là thuốc độc tôi cũng chẳng từ.” Nói xong, anh chàng lại ngước mắt lên 
nhìn Nhạc Dương, hỏi: “Cậu... cậu có thể quay mặt đi không? ” 


“Không dược, ” Nhạc Dương nói, “Mã Cát đã bảo rồi, tôi phải giám sát anh, nhất định phải tận 
mắt nhìn thấy anh uống hết thuốc mới được. ” 


Trương Lập lấy hết dũng khí và can đảm, nhắm tịt mắt lại... 


Cùng lúc đó, Mã Cát len lén tìm gặp Đường Mẫn, nói: “Chị Mẫn Mẫn, à, có chuyện nàu... chúng 
ta có phải bạn tốt của nhau không? ” 


“Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi.” 


“Thế, chị có thể giữ bí mật hộ em được không? ” Cô mở to đôi mắt tròn nhìn Đường Mẫn đầy 
mong đợi. 


“Tất nhiên rồi.” 


“Ưm, em biết mọi người có thể nói nhiều thứ tiếng nữa, chị... chị có thể giảng cho em, câu 
nàu... câu nàu có nghĩa là gì không... nhưng không được nói với ai khác đâu đấy! ” 


“Được rồi, em cứ nói ra nghe xem nào.” 
“Không được nói với ai đâu đấy nhé! ” 
“Biết rồi mà, em thấy chị Mẫn Mẫn giống người thích buôn chuyện lung tung lắm à? ” 


Mã Cát liền bắt chước giọng của Trương Lập, rồi bỏ đi tên của mình, lặp lại một lượt: “Tôi cứ 
yêu đấy, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi cải! ” 

“À.” Mẫn Mẫn vừa nghe đã bật cười. Mã Cát vội căng thẳng hỏi: “Nghĩa... nghĩa là gì thế? Chị 
Mẫn Mẫn, chị đừng cười mà, câu ấu nghĩa là gì thế? ” 

Đường Mẫn bèn mỉm cười giải thích: “Câu đó ấy à, là các anh chàng ở chỗ chị, bày tỏ tấm lòng 
trung trinh với cô gái của lòng mình, cả đời cũng không bao giờ phân lụ. Có phải Trương Lập 
nói không? ” Cuối cùng, Đường Mẫn đột nhiên hỏi. 


“Không, không, không, không phải đâu... em đi trước đây. Nhớ giữ bí mật đấy nhé, chị Mẫn 
Mãn! ” Mã Cát xua tay lia lịa, nhưng gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ kia đã bán đứng 
cô, Mã Cát cuống cuồng bỏ chạu. 


Nhìn bóng Mã Cát đi xa dần, Đường Mẫn cứ bật cười khúc khích mãi không thôi. 


Cùng lúc ấu, Trương Lập và Nhạc Dương đang thảo luận một chuyện khác. “Ý cậu là, ba ngàu 
nay mọi người đều đi chặt củi gánh nước, săn bắn, tích trữ lương thực à? ” 


Trang 1.805/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương gật đầu: “Chứ còn gì, cứ như đội cứu trợ ở châu Phi ấy.” 

Trương Lập lại hỏi: “Vậy, mọi người không gia cố thêm các cạm bẫy ở ngoài làng à? ” 

“Tại sao phải gia cố thêm cạm bẫy ở ngoài làng? ” 

“Nqu thế! Cậu nghĩ xem, chúng ta có thể tìm được chỗ này, vậy thì bọn Merkin nhất định cũng 
có thể tìm được, mấy cái bẫu ngoài kia chỉ có thể dùng để ngăn cản lũ dã thú, làm sao ngăn 
được bọn người như Merkin chứ? Cậu nghĩ là chúng sẽ ở đây chặt củi gánh nước, trị bệnh cứu 
người như chúng ta chắc? ” 


Nhạc Dương sực hiểu ra: “Cũng phải, bọn chúng không đến cướp bóc đã là may lắm rồi.” 


Trương Lập đanh mặt lại nói: “Nếu bọn chúng định cướp bóc thật, thì dân làng ở đây làm sao 
chống lại súng ống hiện đại được! ” 


Nhạc Dương lập tức đứng dậy: “Tôi phải báo cho Cường Ba thiếu gia ngay mới được.” 


Lúc nàu, Mã Cát cũng trở lại, cô đến kiểm tra cái hộp nhỏ để ở đầu giường, rồi nhướng mày lên 
chất vấn như một bà chủ nhà khó tính: “Uống rồi chứ? ” 


Trương Lập gật gật đầu, cảm giác ấy thực sự rất khó quên. Mã Cát lại nhìn sang phía Nhạc 
Dương, Nhạc Dương vội vàng cam đoan: “Uống rồi, uống hết cả rồi.” Mã Cát giờ mới nhoẻn 
miệng cười tươi tắn, cúi người nhẹ nhàng nói với Trương Lập: “Anh Lập, bệnh của anh sẽ mau 
chóng khỏi thôi.” Nói xong, liền đặt lên trán Trương Lập một nụ hôn thật sâu. 

Biến chuyển ấy thật quá đỗi bất ngờ, cả Trương Lập cũng không thể ngờ đến, Nhạc Dương lại 
càng chỉ biết lắng lặng rút lui, trong lòng thầm than không ổn: nghe nói Bản giáo có một loại 
Tình cổ, sau khi nuốt vào, đàn ông có muốn hối hận cũng không được nữa, giống như bị bà xã 
nắm hết quyền lực kinh tế vậy. Cái thứ Mã Cát cho Trương Lập uống, lẽ nào chính là thứ đó? 
Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương mồ hôi vã ra như tắm, từng 
khối gỗ tròn to tướng bị bổ thành những thanh củi đều đặn rộng bằng chừng ba ngón tau chập 
lại. Thấy Nhạc Dương hộc tốc chạy đến, đội trưởng Hồ Dương liền hỏi: “Gì thế? ” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Anh ta trúng độc nặng quá rồi, không thuyết phục nổi.” 


Trác Mộc Cường Ba thở dài: “Thực ra, những chuyện này vốn không phải chúng ta nói mà 
được, cũng không phải việc chúng ta có thể can dự vào.” 


Nhạc Dương lại nói: “Cường Ba thiếu gia, Trương Lập có nhắc đến một chuyện mà chúng ta hơi 
SƠ xuất. ” 


1Ha..ˆ 
Nhạc Dương liền nhắc lại điều Trương Lập lo lắng. 


“Trên bản đồ có nhiều thôn làng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng lại đồ sát hết toàn bộ cư dân ở 
Shangri-la này hay sao? Vả lại, trang bị của chúng ta cũng có hạn, không thể nào đến nơi nào là 
liền tăng cường phòng ngự cho nơi ấy được? Chúng ta chỉ là những người qua đường, lẽ nào lại 
qượng ép thay đổi trật tự và kết cấu vốn có của nơi đây? ” đội trưởng Hồ Dương phân tích. 


Trang 1.806/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: “Nhưng mà, đây dù sao cũng là thôn làng đầu tiên có người mà chúng ta gặp 
phải, nếu bọn Merkin ở trong rừng bị ức chế, muốn phát tiết một phen, vậy thì ngôi làng nàu 
chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng. Hơn nữa, Địch ô đại nhân ở đây đã chỉ cho Cường 
Ba thiếu gia con đường hụ vọng chữa trị được cổ độc trong người, lại còn là làng của Mã Cát, 
việc nàu... 


“Có đặt bẫy hay không, chủ yếu phải xem Trương Lập thế nào.” Về những việc này thì Ba Tang 
cũng rất có quuền phát ngôn, tuụ rằng anh ta không nói nhiều, chỉ điểm đến là dừng. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đúng thế, không biết Trương Lập còn cần bao nhiêu ngày nữa mới 
có thể hồi phục. Mà bọn Merkin ở phía sau đuổi rất rát, dù vì mình hay vì ai, cũng cần phải tăng 
cường phòng ngự cho ngôi làng. ” 


Ba Tang nói: “Ở bên ngoài cần đặt thêm mấy cạm bẫy nữa. Giờ Trương Lập vẫn chưa thể dậu 
được, bảo Lữ Cánh Nam ởi, bẫy rập phải sắp đặt cho kín đáo một chút! ” 


Nhạc Dương lại hỏi: “Vậy, có cần phải báo cho dân làng không nhỉ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương gật đầu: “Có chứ, vì sự an toàn của họ, đương nhiên phải báo cho họ biết 
rồi.” 


Ba Tang cũng nói: “Tốt nhất là bảo với họ, đám người ấy là lũ ác ma giết người không chớp 
mắt! ” Trên gương mặt anh ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. 


Sau hôm đó, bệnh tình Trương Lập cũng dần thuyên giảm, chẳng những vậy, không hiểu có 
phải bị trúng tà hau không mà anh chàng đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học tiếng Tạng cổ, trình 
độ tăng tiến một cách rõ rệt, giỏi hơn hồi huấn luyện đặc biệt ở căn cứ bí mật nhiều. Cũng trong 
thời gian này, vẫn có dân làng đến xin khám bệnh, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều dốc hết 
sức cứu chữa cho những nạn nhân của cổ độc và người bệnh khác, Mã Cát thì chạy đi chạy lại 
giữa hang động và phòng bệnh của Trương Lập. Có một điều khiến ai nấy đều hân hoan, đó là 
bà Đan Châu sau khi dùng thuốc, không ngờ đã dân dần có dấu hiệu thuyên giảm. Cả Địch ô An 
Cát Mẫu cũng không thể ngờ lại có người giải được Vạn Xà Thực Tâm cổ, giờ đã nhìn Mẫn Mẫn 
và Lữ Cánh Nam với ánh mắt hoàn toàn khác trước. 


Nhiệt độ của Trương Lập luôn được khống chế ở mức độ sốt nhẹ, có điều vẫn chưa hoàn toàn 
khỏi hẳn, lúc mệt lúc không, người đông tụ tập thì bệnh tình của anh lại xấu đi, lúc nào chỉ có 
anh và Mã Cát thì bệnh lại thuyên giảm nhiều. Những lúc chỉ có một mình, anh sẽ nắm tay Mã 
Cát, kể cho cô nghe những chuyện ở bên ngoài. Anh kéo cô lại phía mình mỗi lúc một gần, đến 
nỗi về sau thành ra Mã Cát hai tau chống cằm, đè hẳn lên người Trương Lập mà nghe anh kể 
về thế giới ở ngoài kia. Còn nguyên do tại sao bỗng dưng trở nên táo gan như vậy thì chính bản 
thân Trương Lập cũng không nói ra được, chỉ biết quụ kết đó thành phản xạ có điều kiện của cơ 
thể. Hoặc cũng có thể tại Mã Cát chưa bao giờ phản kháng, nên đã khiến lá gan của Trương 
Lập to ra cũng nên. Nhìn đôi mắt biết nói ấu của cô, hoặc những lúc được Mã Cát rờ trán, nghe 
nhịp tim, Trương Lập hạnh phúc lắm. Chỉ những lúc nào có người ở bên cạnh, hai người mới 
tách nhau ra. 


Bên ngoài vốn đầy màu sắc và hấp dẫn, diễn tiến hơn một nghìn năm đã tạo nên một thế giới 
văn minh hoàn toàn khác với vùng đất bị phong bế kín mít này, Trương Lập không cần phải 
thêm mắm dặm muối một chút nào, thế giới ấy cũng đủ khiến Mã Cát đắm đuối mê say rồi. Đặc 


Trang 1.807/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biệt là khi nghe Trương Lập kể về thành phố Thượng Hải, đôi mắt Mã Cát chớp chớp, sáng 
bừng lên, luôn miệng trầm trồ kinh ngạc: “Thế gian này lại có nơi như thế sao? Có tòa thành 
đẹp như vậy thật ư? Trời ơi, ước gì em được tận mắt trông thấy nơi đó! Những người ở đó, chắc 
chắn là phải hạnh phúc lắm đấy nhỉ! ” 


Trương Lập không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng thảm nhủ, nếu để Mã Cát biết, 
niềm khao khát của những người sống ở thế giới bên ngoài kia đối với Shangri-la cũng chẳng 
kém gì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thượng Hải, thật không biết cô sẽ nghĩ thế nào nữa. 


Thế nhưng, sau khi Trương Lập kể chuyện anh cùng bọn Cường Ba thiếu gia cùng vượt bao 
gian khổ tìm đến nơi đây, ánh mắt của cô thiếu nữ ấu liền từ ngưỡng mộ chuuển sang sùng bái 
tuyệt đối. Bấu giờ cô mới biết, thì ra những người này đã vượt qua biết bao khó khăn khổ nạn, 
thì ra người đàn ông trước mắt cô đây lại anh dũng vô địch đến thế. Ánh mắt ấy, trăm phần 
trăm là ánh mắt của giai nhân nhìn bậc anh hùng của lòng mình. Trương Lập nhất thời kích 
động, lại không kìm được ôm lấy Mã Cát hôn đắm đuối. Sự thực là, trong vụ “tai nạn” bất ngờ 
lần đó, Mã Cát cũng không thể nào kháng cự lại cảm giác kích thích hoàn toàn mới mẻ ấu, nàng 
sơn nữ trẻ tuổi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, nhiệt tình đáp trả. 


Lại thêm hai ngày nữa, cuối cùng Trương Lập cũng có thể ra khỏi giường đi lại, xơi một bát 
canh thịt to tướng, rồi lại thêm một ít bánh nữa. Địch ô An Cát Mẫu kiến nghị anh nên ra ngoài 
vận động cho giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành, Lữ Cánh Nam và Mẫn Mẫn cũng đều 
có ý này. Nhưng khi trông thấy Mã Cát dìu Trương Lập đi ra, cùng ánh mắt quan thiết mà âu 
yếm của cô gái dành cho anh, Lữ Cánh Nam không khỏi chau mày, khe khẽ thở dài một tiếng. 


Hôm sau, Nhạc Dương chuyển lời đến: “Giáo quan bảo, anh đã hoàn toàn bình phục rồi, ngàu 
mai chúng ta sẽ xuất phát, cô ấy kêu tôi hỏi xem anh tính thế nào? ” 


“Ngàu... ngàu mai đã đi rồi à? ” Mấy ngày này, Trương Lập cảm giác như thể mình đang sống 
trên thiên đường, trận ốm này không ngờ lại kết thúc nhanh thế, thật là khiến người ta thất 
vọng. Đồng thời, anh cũng hiểu rõ, dù thế nào Mã Cát cũng không thể cùng họ lên đường được, 
chưa nói đến chuyện dọc đường nguụ cơ rình rập khắp bốn bề tám hướng, dẫu là dọc đường mọi 
sự đều thuận lợi thì cô bé cũng không thể chịu nổi với tốc độ hành quân thần tốc của bọn họ 
được. 


Nhạc Dương thấy Trương Lập ngần ngừ, lại bổ sung thêm: “Cường Ba thiếu gia cũng nói rồi, 
ngày mai chúng ta sẽ đi, nhưng anh có thể lựa chọn.” 


Trương Lập cười khổ, đương nhiên anh không quên mục đích mình đến nơi này, chỉ là không 
biết phải từ biệt với Mã Cát như thế nào mà thôi, mấy ngày này, tuy rằng hai người chưa có 
hành động gì thân mật hơn, nhưng anh đã được nếm trải cảm giác ngọt ngào phát xuất từ đáu 
lòng. Một ánh mắt, một thoáng lướt qua, một tiếng gọi, cũng đều khiến toàn thân anh thấy ấm 
áp vô ngần. Trương Lập giờ đã cảm nhận được, ý nghĩa thực sự của hai chữ “ái tình” rồi. 


“Tôi biết rồi.” Trương Lập là người thế nào, Nhạc Dương hiểu rõ nhất, anh vỗ vỗ lên vai Trương 
Lập, nhìn bạn với ánh mắt thông cảm pha lẫn tiếc nuối, ý như muốn bảo: “Tôi đã nói trước, bảo 
anh đừng để lún sâu quá rồi mà.” 


Chiều hôm ấy, Trương Lập cần thận kiểm tra hết một loạt các cạm bẫu bên ngoài làng, để tránh 
dân làng không may giẫm phải bẫy, họ chỉ bổ sung thêm một số sản phẩm khoa học kỹ thuật 


Trang 1.808/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cao vào những chỗ cạm bẫy ban đầu. Trương Lập chỉ lắng lặng cắm đầu làm, không nói một lời 
nào, Mã Cát cũng cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra, cô nghi hoặc nhìn Trương Lập 
chăm chú kiểm tra từng chốt bẫy một. 


Cuối cùng, sau khi chắc chắn tất cả các bẫy rập đều hoạt động bình thường, anh mới đứng lên, 
thở dài một tiếng, quay lưng về phía Mã Cát nói: “Ngày mai, bọn anh phải đi rồi, Mã Cát.” Nói 
xong câu ấy, Trương Lập cảm thấy sau lưng mình chìm vào tĩnh lặng, dường như đã trầm mặc 
suốt cả một thế kỷ dài. 


Sau đó, anh cảm nhận được, một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng qua, ôm chặt lấu hông 
mình. Mã Cát áp mặt vào lưng Trương Lập, thủ thỉ: “Anh Lập, em muốn bay thêm một lần nữa. 
Đêm nay.” 


“Được, đêm nay, anh sẽ đưa em bay! ” Trương Lập không biết làm sao mà mình thốt lên mấy 
chữ ấy được, chỉ có cảm giác sau khi nói ra, trái tim cũng như bị móc khỏi lồng ngực. 


“Cái này, tặng cho anh đấy.” Mã Cát lấy ra một đóa hoa nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng gài lên ngực 
Trương Lập. Trương Lập không hiểu gì, lại hồ đỏ tháo đóa hoa xuống: “Cái này, cài trên tóc Mã 
Cát thì mới đẹp chứ! ” 


Gài đóa hoa đó xong, Mã Cát tựa như chú thỏ trắng kinh hãi, ngượng ngùng đỏ bừng mặt chạu 
đi, được một đoạn mới quay đầu lại, thẹn thùng nói: “Nhớ đấy nhé! Tối nay đến tìm eml ” Nụ 
cười ấu tựa như nụ hoa xuân chờ hé nở, giọng nói ấy thực chẳng khác nào tiếng chuông bạc 
ngân lên trong gió. 


Hẹn hò xong xuôi, Trương Lập nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy buổi tối không có ánh sáng gì hơi nguy 
hiểm, bèn lấy lý do đó để nghị với Mã Cát xem có thể chuyển sang buổi chiều hay không. 
Nhưng Mã Cát không chịu, kiên quyết một mực đòi bay buổi tối, lại còn nói, chỉ cần kiên trì 
khấn nguyện, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. 


Màn đêm sớm đã buông xuống Shangri-la, bốn bề chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rỉ rả, duy chỉ 
còn những thành viên đoàn thám hiểm sớm mai phải rời khỏi ngôi làng này là không sao ngủ 
được. Đến thời gian ước hẹn, Trương Lập nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng Mã Cát, cô sơn nữ ấu 
liền lao bổ vào lòng anh như chú chim nhỏ về rừng. Trương Lập vươn ta ra, để Mã Cát ngồi lên 
cánh tay mình, đầu dựa vào vai. Trương Lập cứ bế Mã Cát như thế, cần thận bước ra bên ngoài. 


Dân làng đều đã tắt đèn đi ngủ, trên đường vắng tanh không một bóng người, Trương Lập đeo 
kính hồng ngoại nhìn đêm vào, một tay ôm Mã Cát, đi từ phía bên này sang phía bên kia thôn 
làng. Lúc này, ngoài tiếng bước chân của chính anh, thì xung quanh chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ 
mà hơi gấp gáp của Mã Cát mà thôi. Đây là thế giới riêng của bọn họ, không có bất cứ phiền 
nhiễu nào quấy rối, hai người có thể gần nhau bao nhiêu cũng được. Gió, sao mà nhẹ nhàng êm 
ái, chẳng cần lời nói, mà trực tiếp đọc luôn nội tâm của người kia. Trương Lập cảm giác như thể 
mình đang ôm cả một thế giới trong lòng, tất thảy, đều thật đắm say, mà cũng thật chân thực. 
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập thật sự hụ vọng có một ngày, có thể ôm Mã Cát trong lòng 
mà đi mãi, đi mãi... nếu thật có một ngày như thế... 


Mã Cát dựa vào vai Trương Lập, trong bóng tối, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Và sự thực là 
cô cũng không cần nhìn thấy gì cả, ngay từ đầu cô đã nhắm chặt mắt lại, cô chỉ cần cảm nhận, 
dùng thân thể mình cảm nhận một sự tồn tại khác, thật chân thực. Gương mặt nhỏ nhắn của cô 


Trang 1.809/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khẽ cọ vào má tình nhân, nơi lồng ngực cô, có một nhịp tim mạnh mẽ, vững chắc truyền đến, 
cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người đàn ông ấu. Không cần lời nói, tất cả sự 
tĩnh lặng ấy đều thật diễm lệ, thật rung động lòng người! 


“Chuẩn bị xong chưa? Bay lên nhé! ” Giọng nói ấu đã trở thành vị thần bảo hộ trong giấc mơ 
ngọt ngào của Mã Cát, tựa như cơn gió xuân phất qua hàng liễu, mỗi âm thanh phát ra, đều 
khiến trái tim cô cơ hồ lạc nhịp. 


“Ưm.” Mã Cát đáp một tiếng, rồi ôm càng chặt hơn. 


Lùi lấu đà, tăng tốc, nhảy lên, đu vút đi... gió ập tới, hai thân thể rời khỏi mặt đất. Cảm giác bay 
lượn này sẽ là những hồi ức đáng trân trọng nhất trong đời Mã Cát, cho dù bay đến đâu, cho dù 
màn đêm có tăm tối nhường nào chăng nữa, cô chỉ muốn ôm chặt lấy hạnh phúc ngắn ngủi ấu, 
bau mãi, bau mãi... 


Phía Đông làng Công Nhã Lạp. 


“Đại ca Tây Mễ, khoảng năm cây số về phía trước, có vật thể đang di chuuển với tốc độ cao.” 
Max lớn tiếng kêu toáng lên. 


“Cái gì mà làm ầm lên thế! Sợ cái gì? Đợi khi nào chúng cách ta hai cây số rồi hãy nói.” Tây Mễ 
ở cạnh đó hạ lệnh. 


“Vâng, vâng.” Max gật đầu lia lịa, “A, lại có hai cái...” Tâu Mễ vừa trừng mắt lên, giọng Max lập 
tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. 


“Hử? ” Tâu Mễ hờ hững liếc mắt qua màn hình hiển thị, vết sẹo trên mặt bỗng giật giật lên một 
Cái. 

“Sao... sao vậu? ” Vừa thấu Tâu Mễ tỏ ra nghiêm túc, Max tức thì trở nên vô cùng căng thẳng. 
“Màu nhìn ba điểm sáng nàu xem, ” Tây Mễ chỉ màn hình nói. “Hai điểm phía sau đang đuổi 


theo điểm thứ nhất, tốc độ di chuyển không hề chậm, hơn nữa gần như là đi theo đường thẳng, 
đây hình như không phải hành vi của dã thú. ” 


“Là... là người sao? ” Max càng căng thẳng hơn. 


“Dậy đi! ” Tâu Mễ lay lau mấy cái túi ngủ treo lủng lắng phía dưới, đánh thức cả bọn dậu, rồi 
tuyên bố: “Max, mày dẫn theo Mike, Dick, Brian, Steven và cả lvan nữa, theo tao đi xem thế 
nào. Những người khác ở lại đây canh giữ, đừng có thằng nào ngủ đấy nhé! Lôi Ba, tỉnh táo lên 
đi, thau tao để ú các anh eml ” 


Lôi Ba gật đầu, Tây Mễ liền dẫn theo Max nhảy xuống gốc câu. 


Vươn tay ra, rồi lại giật dâu về, Trương Lập ôm Mã Cát lao đi vun vút trong rừng, không hề cảm 
thấy mệt mỏi một chút nào. Anh chỉ sợ, chỉ sợ khu rừng này không đủ lớn. Phía xa bỗng vang 
lên tiếng gầm của dã thú, Trương Lập đang do dự xem có nên đổi hướng không, bỗng nghe Mã 
Cát nói: “Cường Ba đấy, tiếng của Cường Ba đấy, nhất định là nó thấy chúng ta rồi. Mình qua 
chỗ nó được không, anh Lập? ” 


Tiếng nước ì oạp lớn dần, sau khi lướt qua cây đại thụ lớn cuối cùng chắn trước mặt, Trương Lập 


Trang 1.810/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhận ra họ đã trở lại, trở lại nơi lần đầu hai người gặp gỡ. Mặt nước hồ đang khẽ lăn tăn trong 
màn đêm, cơn gió dồn nước thành từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bên bờ. 


“Chúng ta đến rồi.” Trương Lập đứng trên dải đất cao vâu quanh hồ, khẽ rủ rỉ nói vào tai Mã 
Cát, nhưng anh vẫn chưa có vẻ gì là muốn buông tay. 


“Vâng.” Trái tim Mã Cát giờ vẫn đang phiêu lãng theo gió, cô chầm chậm mở mắt, cũng chẳng 
hề có vẻ gì là muốn xuống khỏi tay Trương Lập cả. 


Hai người cứ đứng thế, nghe tiếng nước, cảm nhận cơn gió nhẹ phất qua, không ai lên tiếng nói 
gì. Trương Lập lặng lẽ nhìn con vật khổng lồ từ giữa hồ đứng lên, bước về phía bờ, lắc lư hất 
nước trên người xuống, rồi ục à ục ịch đi về phía họ; Mã Cát thì bỗng phát hiện ra bóng tối xung 
quanh dường như dần lùi đi, vách đá, rừng cây, bụi cỏ, dần trở nên rõ nét, cô nghiêng đầu sang 
nhìn, chỉ thấy gương mặt mới quen chưa lâu mà đã thân thuộc ấy đang hiện lên rõ mồn một, 
những đường nét góc cạnh rõ ràng phủ một lớp ánh sáng bàng bạc. 


Mã Cát chợt ngấng đầu, đôi mắt lập tức sáng bừng lên: “Anh Lập, nhìn xem, trăng kìal ” 


Trương Lập cởi bỏ kính nhìn đêm, chỉ thấy ánh trăng màu bạc chảy lan khắp mặt đất như thủụ 
ngân, phủ kín cả một vùng núi đồi rừng rậm, đổ tràn vào hồ nước, mặt hồ gợn lên từng vụn bạc 
li ti, nơi bờ hồ phía trước bọn họ là một khoảng lớn toàn một loài cỏ không rõ tên, cao chừng 
ngang người, đầu ngọn cỏ mềm như bông, đung đưa phất phơ theo gió, tựa như một vùng đầm 
lau sậy vậy. Cả khu rừng xung quanh nhuốm lên một lớp màu ngân bạch, mây mù dày đặc u ám 
không biết đã tan đi từ lúc nào, trên đỉnh đầu là một dải lụa đẹp tuyệt trần điểm xuuết muôn sao 
lấp lánh. Trăng sáng trên cao, ánh sao lưu chuyển, kỳ tích, thực sự đã xả ra rồi! 


Lúc đó, con thần lằn cổ dài tên Cường Ba kia đã đến bên cạnh họ, đưa cái đầu to tướng lại gần. 
Mã Cát giơ tay sờ sờ lên đầu mũi nó, con vật tỏ vẻ thích thú, gật gù nhắm mắt lại, chừng như 
khoái chí lắm. Mã Cát đảo mắt một vòng, rồi nói với Trương Lập: “Anh Lập, chúng ta lên lưng 
Cường Ba đi! ” 


“Hả? ” Trương Lập ngấng đầu nhìn con vật to bự trước mặt. Tuy rằng con thằn lằn cổ dài nàu 
thể hình vĩ đại, lưng còn rộng hơn lưng voi, ngồi hai người cũng không thành vấn đề gì, thế 
nhưng... anh nói: “Nó không hất văng bọn mình xuống đấu chứ? ” 


Mã Cát bật cười khúc khích, nói: “Không đâu, Cường Ba biết nghe lời lắm, nó sẽ ngoan mà. 
Phải không, Cường Ba? ” Nói đoạn, tay cô liền vuốt vào chỗ đầu mũi Cường Ba, từ trên xuống 
dưới. Cường Ba quả nhiên phục hẳn người xuống, chân trước choãi ra như cái thang. Mã Cát 
vén váy lên, nhún nhấy hai ba bước đã leo lên lưng con thằn lằn khổng lỗ, ngồi vững vàng trên 
đó. “Xin lỗi nhé, Cường Ba thiếu gia.” Trương Lập nhủ thầm trong bụng, rồi cũng leo lên ngồi. 


Sau khi cả hai người đều đã ngồi vững trên lưng nó, Cường Ba mới chầm chậm ngắng đầu lên, 
giống như thể đang ngồi trên vòng đu quay ngắm cảnh. Họ dần dần được đưa lên cao, tảm nhìn 
cũng dần trở nên thoáng hơn. Rừng cây dưới chân họ trở nên nhỏ dần. Mã Cát khẽ vỗ vỗ lên 
đầu Cường Ba, con vật liền cõng hai người họ chảm chậm ởi về giữa hồ. 


Ánh sao lấp lánh, mặt hồ lóa ánh trăng, lũ tinh linh đang nhảy múa trong rừng, ai đang chơi đàn 
thụ cầm, ai đang huút sáo theo tiếng nhạc? Một thế giới như trong cổ tích xuất hiện trước mắt 
hai người, như thật mà cũng như mơ. 


Trang 1.811/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cường Ba vừa rời khỏi dải đất cao quây xung quanh hồ nước, tức thì liền có hai bóng người 
chiếm luôn vị trí từ trên cao nhìn xuống đó, hóa ra chẳng phải ai khác, mà chính là Nhạc Dương 
và Ba Tang. Hai người cũng đeo kính nhìn đêm, vũ trang chỉnh tê từ đầu đến chân. 


Cường Ba đã ngâm nửa người xuống nước, chỉ để lộ sống lưng và cái đầu đang nghển cao, hai 
người ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó, chân có thể đung đưa đá nước, ngửa mặt lên là có thể 
ngắm nhìn trăng sao trên trời. 


“Anh Lập, xem kìa, ngôi sao ấy sáng quá.” 


“Ừ, đó là sao Bắc Đẩu.” Trương Lập nhìn theo hướng ngón tay Mã Cát chỉ, nói: “Anh nhớ bên 
cạnh đó hình như là chòm sao Tiên Nữ, sao nhìn thấy được chính là Tạo phụ tinh 1. À, phải rồi, 
em có biết không? Nó cách chúng ta đến một nghìn ba trăm năm ánh sáng cơ. Có nghĩa là, ánh 
sáng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ, thực ra đã được nó phát ra từ một nghìn ba trăm năm trước 
cơ, đó cũng là lúc bộ tộc của em tiến vào Thánh vực này đấy.” 


“Ưm.” Tuy không hiểu Trương Lập đang nói gì, nhưng Mã Cát vẫn đắm đuối nhìn anh với ánh 
mắt sùng bái, dịu dàng âu yếm dựa đầu vào vai anh. Hai người cứ ngồi dựa vào nhau như thế 
trên lưng Cường Ba, tắm mình trong ánh trăng sao, đón làn gió mát, lặng lẽ đếm sao trời phản 
chiếu dưới mặt hồ. 


Thời gian dần trôi, Nhạc Dương và Ba Tang ngồi lom khom phía trên cũng tê rần cả chân. Hai 
mắt Nhạc Dương vừa khô vừa mỏi, đâu rõ ràng là một quá trình đau khổ kéo dài dằng dặc, vậu 
mà hai người một thú phía dưới kia vẫn không thèm nhúc nhích, cứ như đã hóa thành mấy pho 
tượng rồi vậu. Nhạc Dương xoa xoa cặp giò đã tê cứng, làu bàu nói với Ba Tang: “Anh Ba Tang 
nàu, chắc bọn họ không ngủ gật rồi đấu chứ? Lâu như vậy mà chẳng thấu ai động đậy gì cả.” 


Ba Tang không nói gì, chỉ khit khit mũi thở ra một hơi mạnh. 


Thêm một lúc nữa, Nhạc Dương lại nói: “Anh Ba Tang, đợi thêm lúc nữa, nếu tên Trương Lập 
đó làm chuyện gì quá đáng, liệu chúng ta có cần ngăn lại không nhỉ? ” 


Ba Tang nói: “Chúng ta chỉ phụ trách làm sao để họ không bị người hay động vật nào làm phiền 
thôi, những chuyện khác thì tết nhất đừng nhúng mũi vào.” 


Nhạc Dương tức tối phun nước bọt phì phì: “Thật đúng là, người ta ở kia nói chuyện tình yêu, 
còn chúng ta thì ngồi đây làm cu li canh gác.” 


Bốn bề tĩnh mịch như tờ, Ba Tang bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Nhạc Dương, thấy cậu ngày nào 
cũng vô lo vô ưu, dường như vui vẻ lắm thì phải.” 


Nhạc Dương cười hì hì: “Đương nhiên rồi, có gì mà phải lo lắng nghĩ ngợi chứ, con người ta 
sống trên đời, cớ gì mà không vui vẻ thoải mái cho sướng? ” 

Ba Tang lại hỏi: “Vậy theo cậu, hạnh phúc là gì? ” 

Nhạc Dương chăm chú nhìn Ba Tang, tựa như câu nói ấu thốt lên từ miệng Ba Tang khiến anh 
chàng ngạc nhiên ghê lắm. Có điều, anh cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Hạnh phúc à, hì 
hì, làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn vêu, vậy chẳng phải là hạnh phúc rồi đó 
sao? ” 


Trang 1.812/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Đơn giản vậy thôi à? ” 


“Ù, chỉ đơn giản vậy thôi, nếu không thì còn gì nữa? Anh nhìn cái tên dưới kia xem, giờ hắn ta 
hạnh phúc đến hết biết rồi đấy.” 


“Đó là hạnh phúc sao? Mã Cát vì đơn giản nên mới cảm thấy hạnh phúc ư? Còn Trương Lập? 
Là vì thân tâm được thỏa mãn mà cảm thấy hạnh phúc ư? Hạnh phúc như vậy có thể kéo dài 
sao? Hù, liền kể sau niềm vui ngắn chẳng tàu gang sẽ là những tháng ngày đau khổ kéo dài 
đằng đãng, đây chính là cuộc đời, đâu chính là thứ hạnh phúc mà họ theo đuổi đó hay sao? ” Ba 
Tang thầm nhủ. 


Bài ca của tỉnh linh tuyết 


Tuy Trương Lập và Mã Cát không hề nhúc nhích, nhưng hai người vẫn tay nắm chặt tay, sắc 
mặt rạng rỡ. Vốn hai người có rất nhiều điều để nói cùng nhau, nhưng đến đêm chia tay cuối 
cùng này ngược lại chỉ đắm chìm vào tĩnh lặng, chỉ dựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau, 
thứ âm thanh ấy còn hay hơn, hấp dẫn hơn mọi tiếng nhạc trên đời. 


Cuối cùng, Trương Lập mới lấy hết dũng khí, cất tiếng lí nhí như muỗi kêu: “Mã Cát, em đẹp 
lắm.” 


Giọng anh nhỏ, thật nhỏ, nhỏ đến mức Mã Cát ngồi gần như vậy cũng chỉ nghe thấu một chữ 
“đẹp”. Cô chỉ vào bãi lau cách đó không xa, nói: “Đấy là cỏ lác, chỉ chừng mười ngày nữa, tất cả 
sẽ chuyển sang màu vàng óng ánh, lúc ấu mới đẹp cơ.” 


“Ừ.” Trương Lập cũng phát ra một âm thanh từ khoang mũi. Lân đầu tiên gặp Mã Cát, anh đã 
được thưởng thức vẻ đẹp của thứ cỏ ấy rồi, đêm nay cỏ mịn như bông, gió thổi phất phơ, ngưng 
tụ thành một dải lụa màu xám bạc, vươn ra, cuộn lại, đẹp đến phi thường. Đột nhiên một âm 
thanh như tiếng chuông bạc vang lên, tựa như tiếng nhạc nơi tiên giới. Nơi nào có gió phất qua, 
ở trên dải lụa bạc ấy bỗng có mấy điểm trắng nho nhỏ bay lên, thoạt nhìn thấu rất giống đom 
đóm. Những điểm sáng ấu lửng lơ dừng lại trên không trung, đung đưa nhảy múa, nhưng ánh 
sáng trắng hơn đom đóm nhiều, trắng như tuyết, khi sáng khi tắt, tựa như loài tỉnh linh sống ở 
chốn rừng sâu chỉ nhảu múa dưới ánh trăng trong truyền thuyết. Âm thanh vui tai ấu cũng như 
thể tiếng hát của loài tinh linh, phiêu hốt nhẹ bãng, làm người ta nghe mà như sau như mê, thần 
hồn điên đảo. 


Thoạt đầu, chỉ một đơn âm cao vút lên, khuấy động mặt hồ, lững lờ theo gió văng vắng vào tai, 
khiến lòng người như rung lên khe khẽ, phẳng phất như hồn phách cũng rời khỏi thân thể bay 
lên, phiêu phiêu hốt hốt như thể ngồi trên mây, như thể dập dẻnh trên mặt nước. Âm thanh 
vừa dứt, liền tan biến không tăm không tích, tức thời cảnh đêm như cũng trống rỗng tựa mặt hồ, 
chợt lại có một âm khác vút lên, như gió cuốn mây tàn, co lại rồi đột ngột tung ào ra, như thể 
bàn tay tình nhân cầm một miếng nhung mềm cà nhẹ lên chỗ ngứa ngáy nhất, nửa như cự 
tuyệt, lại nửa như hân hoan chào đón, như muốn ở, lại như muốn đi. Liền kể sau đó, lại một âm 
nữa cất lên, như thể trời đất giao hòa, mặt hồ xanh ngọc bích khẽ thở dài một tiếng, ngàn năm 
vạn năm cũng không hể đổi thay. Hai âm hòa trộn, xoắn xuýt lấy nhau, như thể long phượng 
hòa minh, chợt cao vút lên như đao thương thiết mã chạm nhau trên chiến trường, rồi lại chợt 
thấp trầm rủ rỉ như tiếng thì thầm của tình nhân. Âm thứ ba, âm thứ tư cũng từ từ hòa vào đó, 
trời đất như thể đang tấu lên một khúc giao hưởng, trên không trung, những nốt nhạc tung tăng 
nhảy múa. Khúc hợp tấu dần trở nên hoàn mỹ, khiến những người nghe đều có cảm giác đời 


Trang 1.813/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nàu chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Tới lúc mọi người ngỡ rằng âm thanh đã dứt, khúc nhạc trời ấu 
sắp tan biến vào hư vô, thì đột nhiên lại bừng lên một âm mạnh nhất, phát ra từ tận đáy sinh 
mệnh, kết thành một tấm lưới lớn trên không trung, khắp bốn phương tám hướng, đều văng 
vắng tiếng nhạc đắm say huyền diệu. 


Cả bốn người có mặt ở đó, không ai là không đắm chìm trong tiếng nhạc, quên đi hết thảy mọi 
điều. Khi âm cuối cùng kết thúc, dường như họ vẫn không thể thoát ra khỏi thế giới huyền ảo 
lung linh ấu. Không biết bao lâu sau, người mới giật mình sực tỉnh, tựa như vừa trải một giấc 
mộng Nam Kha, lạc vào tiên cảnh, nghe được tiếng nhạc trời trên chốn Cửu thiên. 


Mã Cát chăm chú nhìn về phía trước, kích động thốt lên: “Tĩnh linh Tuyết, là tinh linh Tuyết 
đang hát đấy! ” Mắt cô đã ngân ngấn lệ. 


Trương Lập và cô ở gần nhất, mắt thấy trên không trung có mấy chục điểm sáng trắng như 
tuyết, âm thanh tuyệt vời lúc nãy chính là do những đốm sáng lập lòe ấy phát ra. Anh thật 
không sao hiểu nổi, mấy đốm sáng nhỏ xíu đó không ngờ lại có thể phát ra những âm thanh 
rung động đến tận tâm linh con người như thế. Khúc ca vừa dứt, phảng phất như thể mọi cảnh 
vật xung quanh đều đứng im bất động, duy chỉ có những điểm sáng lập lòe bất định ấu bỗng 
bừng lên sáng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng bàng bạc, từng điểm từng điểm phất phơ rơi 
xuống. Chúng bay lên từ một dải màu trắng bạc, hoan ca một trận, rồi lại trở về với dải sáng 
bàng bạc đó, thật như những đóa hoa tuyết thả mình rơi xuống thảm tuyết trắng mênh mang, 
thoát cái đã biến mất. 


Ngây ngẩn một hồi lâu, Trương Lập mới dụi mạnh tay vào mắt, cất tiếng hỏi: “A, em, em nói gì 
thế? Tỉnh linh tuyết? Vừa nãy anh nằm mơ phải không? ” 


Trên gương mặt Mã Cát đã xuất hiện hai hàng lệ nóng trào tuôn, từng giọt lệ rơi xuống làm vỡ 
toang bóng trăng dưới nước, gợn lên những hàng sóng lăn tăn, bóng nguyệt như mộng như ảo, 
cô đưa tay lau vệt nước mắt, khe khẽ nói: “Tinh linh tuyết đấy, đã lâu lắm rồi em không được 
nghe chúng hát. Hồi nhỏ, em và anh trai còn cùng nhau mai táng cho tỉnh linh tuyết nữa cơ.” 


Trong cơn gió đêm nhè nhẹ phất qua, Mã Cát rủ rỉ thì thầm kể. Tinh linh tuyết là một loại côn 
trùng nhỏ biết bay, phần đuôi phát ra ánh sáng màu trắng sữa, trong truyền thuyết ở Thánh vực, 
đó là linh hồn của những đứa trẻ chết trong chiến tranh hoặc chết yều hóa thành. Vì không nỡ 
để người thân đau lòng, mỗi năm khi sắp đến mùa thu hoạch, chúng đều mang theo lòng cảm 
ân sâu sắc, tự do tự tại hoan ca giữa không trung, vừa để vỗ về xoa dịu vết thương chôn sâu 
trong đáy lòng thân nhân, đồng thời cũng mang đến tin về một vụ mùa bội thu. 


Nhưng đồng thời, đó cũng là bài ca cuối cùng trong đời tinh linh tuyết, khi tiếng ca vừa dứt cũng 
là lúc chúng lìa bỏ cõi trần này, rơi rụng lả tả như những đóa hoa tuyết. Tương truyền rằng, 
người nào nghe thấu tiếng ca của tỉnh linh tuyết sẽ được chúc phúc. Nếu có thể tìm được những 
tỉnh linh tuyết vừa rơi xuống dưới ánh trăng ấu, đào một cái hố nhỏ, chôn chúng xuống, đồng 
thời thành tâm ước nguyện, tỉnh linh tuyết sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn. Khi trở về cõi âm, 
chúng sẽ đưa nguyện vọng ấy đến với Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giúp bạn thực hiện 
điều tâm nguyện. 


Chỉ có điều, đến giờ tinh linh tuyết dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, rất 
hiếm người được nghe thấy tiếng ca của chúng. 


Trang 1.814/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mã Cát nhẹ nhàng cất tiếng hát: “Hỡi bầy tinh linh tuyết đang bay múa, xin hãy mang đến cho 
người phương xa tin vụ mùa bội thu...” Tiếng ca uuển chuyển du dương, nhạc điệu cao mà trong 
vắt, trong vẻ đẹp vẫn thấp thoáng chút thương cảm, một khúc điệu thoạt nghe đã khiến người ta 
nhớ nhung cố hương và người thân, hoài niệm lại những khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi ấu 
thơ. 


Trương Lập lờ mờ nhớ ra, trong phần ghi chép của vị Địch ô thôn Công Bố có viết, Mã Cát có 
một người anh trai đã lạc nhau từ nhỏ, chắc rằng anh trai cô đã chết trong chiến tranh rồi, nên 
Mã Cát mới thương tâm như thế. 


Mã Cát u uất nói: “Hồi bé, cha mẹ em đều chết trong chiến tranh, là anh trai đã lôi em ra khỏi 
đống xác người, anh ấy cũng giống như em, người thân đều chết cả rồi, nhưng anh ấy kiên 
cường hơn em nhiều lắm. Hồi đó em chỉ biết đi theo anh trai, bám chặt vào vạt áo anh ấy, tìm 
kiếm thức ăn, chạy chốn quân lính Yaca, việc gì anh trai cũng bảo vệ em...” Trong mắt Mã Cát, 
lại ngân ngấn những giọt lệ lấp lóa. 


Trương Lập lặng lẽ lắng nghe. Mười mấy năm trước, từng có một cậu bé bảy tám tuổi và một cô 
bé bốn năm tuổi gặp nhau trên bãi cỏ ven hồ dưới ánh trăng, những năm tháng lửa chiến tranh 
vẫn ngùn ngụt cháu ấy, hai đứa trẻ muốn sống sót, thực là một chuyện gần như không thể. 
Chiến tranh, dã thú, bệnh dịch, đói khát và cả những người dân chạy loạn, chỉ cần một điều ấy 
thôi cũng đủ lấy mạng của họ rồi. Mã Cát và anh trai cô rốt cuộc đã sống sót như thế nào? Họ 
thực sự không có gì cả, chỉ biết nương tựa vào nhau mà vùng vẫy giãy giụa giữa con đường đời. 
Cũng trong một đêm thế này, để cô bé có thể quên đi đau thương mà kiên cường vui vẻ tiếp tục 
sống, cậu bé trai đã kể cho cô câu chuyện về tinh linh tuyết. Đêm hôm ấy, cô bé và cậu bé đã 
quăng hết mọi ưu phiền, tung tăng nô đùa vui vẻ trên bãi cỏ, lần đầu tiên cô bé quên đi nỗi sợ, 
cùng anh trai tìm kiếm những tỉnh linh tuyết rơi xuống, quan sát những đốm sáng màu trắng sữa 
dần tối đi rồi tắt hẳn, sau đó đào một cái lỗ nhỏ, mai táng cho tinh linh tuyết dưới ánh sao. Mã 
Cát thầm khấn lên ước nguyện nho nhỏ của mình: mong thế gian nàu, vĩnh viễn chẳng còn 
chiến tranh! 


Bao nhiêu năm trôi qua, bóng dáng anh trai đã trở nên mơ hồ, nhưng hình ảnh tỉnh linh tuyết 
nhảy múa ca lên khúc tuyệt xướng đã in sâu vào linh hồn của cô bé gái, cả đời này cũng không 
sao quên được. Mã Cát thở dài nói: “Lúc ấu em hỏi anh trai, tại sao lại có chiến tranh, anh trai 
bảo, là bởi vì có con người, nơi nào có người thì nơi ấu ắt có chiến tranh. Anh ấy còn nói, những 
thứ trong Thánh vực này rất hữu hạn, nếu người càng lúc càng nhiều, mà các thứ ấy lại không 
nhiều lên, thì sẽ không thể chia đều được, không thể chia đều thì sẽ có tranh chấp nổ ra, tranh 
chấp lớn dân, rồi sẽ biến thành chiến tranh.” 


Trương Lập không khỏi thầm kinh ngạc, kiến giải ấu thật sâu sắc, thấu triệt! Đó là những lời một 
đứa bé trai tám chín tuổi có thể nói ra hay sao? Phàm là chiến tranh, sợ rằng đều có thể quy về 
một mối ấy, không chỉ là chiến tranh của nhân loại, mà tất cả vật chủng trên đời này, đều phải 
tranh đoạt một khoảng không gian sinh tồn vì sự tồn tại của chính bản thân mình, chỉ có điều, 
sự tranh đoạt của chúng trực tiếp hơn, tanh máu và trần trụi hơn chứ không được phủ lên một 
lớp áo choàng âm mưu như chiến tranh của loài người mà thôi. 


Mã Cát lại tiếp lời: “Em mãi không thể nào hiểu nổi, nếu mọi thứ ít đi, thì càng phải trân trọng, 
mọi người càng phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn chứ? Em hỏi anh trai, anh ấy bảo cũng 
không hiểu, mọi điều anh ấy ấu biết, đều do cha dạy cả. Bao nhiêu năm nay rồi, em vẫn không 


Trang 1.815/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sao hiểu được.” Mã Cát lắc lắc đầu, tựa hồ muốn rũ đi sự thương cảm vẫn vấn vương trong cõi 
lòng. Đoạn cô vỗ khẽ lên cổ Cường Ba, con thằn lần cổ dài liền bơi qua hồ nước, lên bờ ở chỗ 
bãi cỏ. Mã Cát kéo tay Trương Lập, nhoẻn miệng cười nói: “Đi nào, anh Lập, mình đi tìm tỉnh 
linh tuyết thôi! ” 


“Hả, có, có tìm được không nhỉ? ” Nhìn cả vùng cỏ rộng, vừa nãy chắc chỉ có khoảng mười mấu 
con, không, chắc chỉ tầm mười con tỉnh linh tuyết là cùng, thân thể chúng nhỏ như vậy, lại chỉ 
có ánh trăng, liệu có tìm được không? Trương Lập tỏ vẻ nghỉ ngờ. 


Mã Cát gật đầu khẳng định: “Anh trai em nói, chỉ cần tìm kiếm chúng với tấm lòng chân thành, 
thì nhất định sẽ tìm được.” 


Vào đêm trăng sao như thế, Mã Cát tựa hồ lại trở về với thuở ấu thơ mười mấy năm trước, dưới 
ánh trăng bàng bạc, cô dường như quên đi hết thảy phiền não, chỉ còn lại tiếng cười trong veo 
đầy hoan lạc. Nhìn nụ cười thuần khiết ngọt ngào của Mã Cát, trái tim Trương Lập bỗng quặn 
thắt. Đâu là đêm cuối cùng được ở bên Mã Cát sao? Mình có thể sống trở về từ Bạc Ba La thần 
miếu hay không nhỉ? Không! Nhất định phải sống trở vê! 


Trời không phụ kẻ có lòng, chỉ một chốc sau, Mã Cát đã tìm được tinh linh tuyết giữa đám cỏ 
rậm rạp như một búi lông tóc bù xù. Cô cần thận nâng níu trong lòng bàn ta, miệng lắm bẩm 
những lời chúc phúc gì đó. Trương Lập đứng bên cạnh quan sát con tỉnh linh tuyết. Đó là một 
loại côn trùng nhỏ màu bạch ngọc, gần như trong suốt, có sáu chân, dưới lớp vỏ cứng có năm 
đôi cánh mỏng gần như trong suốt, rực rỡ nhiều màu đang vếu ớt xòe ra, phần đuôi trông như 
một chiếc đèn lỏng nhỏ, quảng sáng màu trắng sữa cỡ bằng hạt ngô lúc ẩn lúc hiện. Khúc nhạc 
giao hòa mọi âm thanh của trời đất khi nãy dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của con 
vật nhỏ, lúc nàu nó chỉ còn biết ủ rũ nằm trên tau Mã Cát, thậm chí chẳng có sức mà bò nhúc 
nhích nữa. 


Ánh sáng phía đuôi tỉnh linh tuyết mỗi lúc một tối đi, tần số nhấp nháy cũng dần chậm lại, cuối 
cùng thì không còn nhích động gì nữa. Bấy giờ Mã Cát mới đặt nó vào trong hố đất chôn đi, 
đoạn nhắm mắt lại, hướng về phía mặt trăng cầu khấn. Trương Lập đứng bên cạnh lẳng lặng 
ngắm nhìn. Dưới ánh trăng, Mã Cát dường như cũng hóa thành tỉnh linh tuyết, khắp người tỏa 
ra một thứ ánh sáng êm dịu màu trắng sữa, tà áo phấp phới tựa ráng mây, mái tóc bồng bềnh 
như tuyết, đẹp mà trong sáng vô ngần. 


Chờ đến lúc Mã Cát mở mắt ra, Trương Lập mới khẽ hỏi: “Em ước nguyện gì thế? ” 


Mã Cát ngoảnh mặt lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt Trương Lập. 
Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, chỉ cảm thấy thân thể và trái tim đều đang tiến sát lại 
nhau, gần hết mức như muốn hòa làm một thể. 


Không biết bao lâu sau, Mã Cát mới lí nhí cất tiếng hỏi: “Anh Lập, mọi người ởđi rồi, có còn trở 
lại không? ” 


Trương Lập cọ cọ má vào vầng trán Mã Cát, nói: “Nếu anh còn sống, nhất định sẽ trở lại đâu.” 
“Anh Lập, nếu có thể trở lại, anh dẫn em ra thế giới ngoài kia, nhé? ” 


“Anh hứa với em, nếu có thể trở lại, nhất định anh sẽ đưa em ra thế giới bên ngoài kia, bằng 
lòng đi với anh nhé? ” 


Trang 1.816/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ưm, anh đi đâu, em sẽ theo đó, Mã Cát là của anh rồi, anh muốn đi, thì hãy mang theo trái tim 
của Mã Cát đi... nó đã không còn thuộc về em nữa, để lại có ích gì? ” Nói xong, Mã Cát ngước 
nhìn Trương Lập không chớp mắt, ánh mắt đắm đuối mê say, trái tìm dồn nhanh nhịp đập. 


Trương Lập giật nảu mình, chỉ cảm thấy máu trong người đều dồn lại tụ về một chỗ. Nhìn vẻ 
yêu kiểu nũng nịu pha lẫn thẹn thùng của người yêu, sao anh lại không hiểu được thâm ú ẩn 
chứa sau lời nói cùng đôi mắt long lanh kia được chứ. Anh cố gắng vùng vẫu chống đỡ, tay run 
lên khe khẽ. Tiềm thức anh không ngừng cảnh cáo bản thân, dường như, dường như phải nghĩ 
đến hậu quả. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Mã Cát, là anh chẳng thể nghĩ gì được nữa, 
Trương Lập không sao kiểm chế nổi, thực sự không kiểm chế nổi nữa rồi! 


“Em... em không... hối hận...” Trương Lập vẫn đang khổ sở đè nén xúc cảm đang trào dâng. 


“Em không hối hận.” Ngữ khí kiên định của Mã Cát đã xé toang lớp rào phòng ngự cuối cùng 
của Trương Lập, anh không sao tìm nổi lý do nào để ngưng lại nữa, vội ôm eo bế bổng Mã Cát 
lên, chạy vào giữa vùng cỏ rậm rạp. Dưới ánh trăng bạc, Mã Cát lặng lẽ nhìn người đàn ông 
mạnh mẽ như loài dã thú ấy, dự cảm được việc mình mới chỉ được nghe kể trong truyền thuyết 
sắp sửa xảy ra, cô thấy vừa hân hoan lại vừa thẹn thùng. Tuy không phải lần đầu tiên xuất hiện 
trước mắt người đàn ông này với thân thể lõa lồ, nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn run lên vì 
hưng phấn. Mã Cát chưa bao giờ có cảm giác như thế, mà sự thực là, mỗi cảm giác khi ở bên 
Trương Lập cô đều chưa từng được trải nghiệm trước đâu. 


Hai người đến giữa bãi cỏ tựa như cỏ lau ấu, Trương Lập đạp bằng một vạt lớn, đặt Mã Cát nằm 
ngửa xuống, một áng mây lướt qua, lặng lẽ che đi cặp mắt của vầng trăng trên cao. 


Nhạc Dương đang phụ trách giám sát trên cao, đột nhiên nhảy bật lên thấp giọng gọi: “Anh Ba 
Tang, hai người họ, biến mất rồi! ” Anh nôn nóng định lao xuống, thì Ba Tang vươn tay ra kéo 
lại. Người đàn ông xưa nay vốn lạnh lùng ấu nở ra một nụ cười hiếm có, chảm chậm nói: “Yên 
tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu.” 


Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba đang nằm trong phòng bỗng bật người dậy, vừa bước ra cửa 
liền gặp ngay Lữ Cánh Nam, trong bóng tối, ánh mắt hai người đều sáng rực. Trác Mộc Cường 
Ba cầm thiết bị báo động, bình tĩnh nói: “Có người đạp bẫy.” Đường Mẫn và đội trưởng Hồ 
Dương cũng bước ra theo. 


Lữ Cánh Nam gật đầu, Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Pháp sư Á La đâu? ” 
Lữ Cánh Nam đáp: “Pháp sư đi trước rồi. Mau lên...” 
Bốn người liền chạy về phía cổng làng... 


Trong bụng Max nãy giờ vẫn thầm nguuển rủa chửi bới Tâu Mễ, tên khốn này, lại để toàn bộ 
người của hắn ở lại giữ trại mà dẫn đám người ngoài chúng ta đi dò đường, thằng ngu nào mà 
chẳng biết, dò đường là nguy hiểm nhất! Nhưng trên mặt y vẫn luôn thường trực một nụ cười 
đầy sùng bái, miệng còn xoen xoét nào là đại ca Tâu Mễ cần gì phải đích thân đi, nào là đại ca 
lúc nào cũng xung phong ởi trước đàn em, thực sự đúng là quá quan tâm thuộc hạ rồi, kỹ thuật 
diễn xuất cao siêu ấu khiến con mắt tam giác của Tâu Mễ cứ chốc chốc lại nheo tít lại thành một 
đường chỉ mỏng dính. 


Trang 1.817/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chưa đi được bao xa, Tâu Mễ đột nhiên dừng sững lại, chỉnh ngọn đèn gắn trên đầu, nheo mắt 
quan sát thân cây phía trước, Max cần thận giương súng lên cảnh giới phía bên phải. Y hiểu rất 
rõ lúc nào cần nói, lúc nào cần im miệng lại. 


Tây Mễ ngoảnh đầu sang bên trái theo thói quen, vừa khéo lại không trông thấy Max đang đứng 
bên phải. “Dick, ” y thuận miệng gọi một cái tên khác, nói: “Màu đến xem sao, cái cây kia 
không ổn lắm, có thấu đống cỏ bên dưới gốc cây kia không? Cẩn thận đấu.” 


Dick từng là lính đánh thuê, đã theo Merkin bốn năm có lẻ, chỉ cao chừng mét sáu, đầu phẳng 
mặt vuông, da màu nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm rạp. Hắn nắm chặt khẩu tiểu liên giảm 
thanh, cẩn thận nhích lại gần đống cỏ ấu, gạt bỏ đám lá và cỏ phủ bên trên đi, rồi ngoảnh đầu 
cười cười bảo: “Có chăng dây, quả nhiên là cạm bẫy.” 


Tây Mễ ngấng đầu nhìn lên, trên chạc ba chỉ thấy một khoảng tối om đen kịt, bèn đeo kính 
nhìn đêm lên, trong quảng sáng màu xanh lục liền hiện lên một đám dây leo quấn chằng chịt 
trông như cái kén tằm. Y gỡ kính xuống, lắm bẩm nói: “Chắc là súc gỗ lớn có gắn mũi nhọn, 
đâu không phải loại bẫu một người có thể sắp đặt được, xung quanh còn nữa, là cả một tổ hợp 
bẫy. Xem ra, không xa phía trước là có thôn làng rồi.” 


Max nói: “A ha, nếu phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi.” 


Brian vân vê mái tóc xoăn tít màu vàng kim óng ánh, bật cười gian hiểm: “Phải đấy, có thể ngủ 
^ 


ngon một giấc, kiếm vài ả đàn bà châu Á cũng không tệ. 


lưan xòe bàn tay to tướng như cái quạt ra: “Năm đứa, tao quất phải năm đứa mới đãi Ha hai ” 
nói rồi liền làm động tác vươn eo, cả bọn xung quanh cười ồ lên dâm đãng, tựa hồ chúng đã 
nhìn thấy những chiếc giường ấm áp thoải mái, những cô gái phương Đông nhỏ nhắn xinh đẹp, 
thức ăn thơm phưng phức ở ngay trước mắt mình rồi vậy. Dick cũng cười hô hô đứng thẳng 
người lên. 


“Soạt! ” Tây Mễ bất chợt phát hiện cỏ dưới chân Dick hơi đung đưa, tựa như có thứ gì đó đang 
rút thật nhanh bên dưới, liền chẳng nói chẳng rằng, giương súng bắn vào bên cạnh Dick, đồng 
thời quát: “Lăn ra, thằng ngul ” 


Nếu bảo Dick tránh ra, chưa chắc y đã kịp phản ứng. Nhưng tiếng súng vừa vang lên thì đó lại là 
một phản ứng gần như thuộc về bản năng, tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm trên chiến 
trường ấy liền tức thì nghiêng mình lăn sang một bên, vừa mới nhích ra khỏi vị trí ấy, súc gỗ 
khổng lổ ghim đầy mũi nhọn trên đầu liền sập ngay xuống chỗ y vừa mới đứng. Dick từ dưới đất 
lỗồm cổm bò dậy, giờ mới hiểu ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, mặt mũi tái nhợt trở lại 
bên cạnh đồng bọn. 


Tâu Mễ tìm được một sợi thừng mảnh khác ở hướng ngược lại với chỗ Dick vừa đứng, ở đầu dâu 
còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn, ẩn mật hơn nữa, nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang 
nhìn lồ lộ đập ngay vào mắt thì rất dễ giẫãm phải cạm bẫy thực sự này. Tây Mễ cầm sợi dây chỉ 
to hơn sợi tóc một chút ấu, lắm bẩm nói: “Đây không phải bẫy để đối phó với dã thú, mà giống 
như dùng để ngăn ngừa những thợ săn dạn dày kinh nghiệm vậy.” 


Max lập tức có phản ứng, ngần ngừ lên tiếng: “Đại ca..., ý anh là, có người đề phòng chúng ta? 
Hay là ở đây thường có chiến tranh, các thôn làng cũng phải đề phòng lẫn nhau? 


Trang 1.818/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tây Mễ nói: “Không sai, chỉ có hai khả năng này thôi.” Y liếc mắt nhìn sang Max, thầm nhủ, 
thằng nhãi này xem ra không chỉ biết xun xoe nịnh bợ. Tây Mễ đứng lên, vỗ vỗ vào Dick vẫn 
đang thất kinh hồn vía: “Phải cẩn thận hơn nữa, tìm đúng đường, nếu không, cả bọn chẳng khác 
nào nhắm mắt lao vào bãi mìn đâu. Đi thôi...” Lần này, cả bọn đều ngoan ngoãn lầm lũi đi theo 
sau Tây Mễ. 


Trong rừng, lại có người hỏi Lôi Ba: “Phía trước bảy cây số lại có vật thể di chuyển với tốc độ 
cao, đang tiến về phía chỗ đại ca, chúng ta có cần chỉ viện không? ” 


Lôi Ba đáp: “Nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây. Nếu muốn sống sót, mày biết là nên làm 
gì rồi đấy.” Từ hồi ở Khả Khả Tây Lý bọn chúng đã biết được một điều rằng, muốn sống, thì cứ 
theo lời đại ca mà làm. 


Chú Thích 


1.Cepheid variable star. 


Trang 1.819/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4 - Di Tích Của Dân Tộc Wục 


“Đây là gì thế? ” Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn, từ những khối đá vụn bị tàn 
phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá ấy năm xưa lớn đến nhường nào. Trương 
Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, chiều cao của anh cũng chỉ 
đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. 


Pháp sư Á La giải thích: “Đây, có lẽ là những vị thản nguyên thủy nhất của Bản giáo cổ đại. 
Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ. Có 
điều, Bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh Tam giới, "Thần giới trên bầu trời, Tán giới 
ở giữa, Long giới ở dưới... 


Ám chiến (1) 


Tâu Mễ dẫn theo sáu người vòng qua các cọc chông ngầm, tránh khỏi các chốt lẫu cung nỏ, chặt 
đứt tấm lưới có gắn các lưỡi dao, dọc đường, phát hiện được cạm bẫy nào đều nhất loạt phá hoại 
rốt ráo, đồng thời cũng là để lại cho mình một con đường triệt thoái an toàn. Bấy giờ, những bức 
tường gắn đầu móc nhọn của thôn Công Nhã Lạp đã lờ mờ hiện ra phía trước bọn chúng rồi. 
Nhưng bọn Tây Mễ cũng không dễ dàng vượt qua các cạm bẫy ấy, lvan bị một súc gỗ thúc cho 
chảy máu trong, còn Steven thì bị một mũi lao phóng thắng vào bụng, nếu không phải mặc áo 
chống đạn thì y đã chết mấy chục lần rồi cũng nên. 


Càng đến gần thôn làng, các cạm bẫu càng dày đặc, càng hung hiểm, Tây Mễ tin rằng, kẻ bố trí 
những cạm bẫy này tuyệt đối phải là một cao thủ. Max hạ chiếc ống nhòm nhìn ban đêm xuống, 
nói: “Đại ca Tây Mễ, khoảng tám trăm mét nữa là đến tường quây bên ngoài của ngôi làng rồi, 
cũng giống như các làng chúng ta gặp trước đây thôi, đều cắm đầy giáo nhọn cả, nhưng bên 
ngoài hình như còn có một tầng gì đấy nữa. Với... với cả, cây cối phía trước có rất nhiều, rất 
nhiều dâu leo, mặt đất cũng phủ đầy cỏ để che đậy, nếu tôi không nhìn lảm.” Ở với nhau một 
dạo, đại để Max cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tâu Mễ, ụ ghét nhất những kẻ nói 
lấp lửng nửa chừng. 


“Con mẹ nói ” Tâu Mễ giằng lấy ống nhòm, quan sát một hồi, vẻ mặt bực tức. Con đường bọn ụ 
chọn rõ ràng là không ổn, phía trước toàn là cạm bẫy trùng trùng, nhưng cũng chính y là người 
đã chọn con đường nàu. Rẻ bố trí cạm bẫy này thực sự đã khiến Tâu Mễ mất mặt. 


“Đại... đại ca? Hay là, hay là chúng ta đi vòng qua? ” Gã tên Mike liều lĩnh cất tiếng hỏi, rõ ràng 
hắn vẫn chưa biết tính cách của vị lão đại này. Trong những thời điểm thế này, Max tuyệt đối 
không bao giờ đưa ra những để nghị ngu xuẩn như thế. 


“Mày nói cái gì? Mày bảo tao chọn lắm đường rồi đúng không? ” Tây Mễ điên tiết chụp lấy 
Mike, rồi đầy một cái vào phía khu rừng, quát lên: “Mẹ cha nó, giỏi thì mày dẫn đường đi! ” 


Cú đầu khá mạnh, Mike loạng choạng mấy bước mới trụ vững được, vội quay đầu lại xin tha: 
“Đại ca, em biết lỗi rồi...” Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy cổ chân thắt lại, kế đó liền bị kéo lê 
trên mặt đất, trượt sàn sạt vào sâu trong rừng. Mike một tay bám chặt vào mặt đất, tay kia dùng 
súng chống xuống, miệng hét lớn: “Cứu tôi với! Đại ca cứu em với! ” 


Trang 1.820/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tây Mễ không hề có phản ứng gì, cứu làm sao được? Phía trước toàn là cạm bẫy chết người, 
Mike lại bị kéo đi nhanh thế, thà rằng cứ cần thận quan sát xem Mike đã chạm phải chốt bẫu 
nào còn hơn. Chỉ thấy trên tuyến đường bị kéo lê đi của Mike có một đống cỏ nhỏ, chẳng cần 
phải nói cũng biết bên trong chắc chắn có giấu lưỡi dao nhọn hoắt, xem ra đây chỉ là loại cạm 
bẫy để đối phó với dã thú bình thường. 


Mike thấu những người phía sau đều không có phản ứng, cũng biết lúc nàu chỉ có thể dựa vào 
chính mình mà thôi. Hắn lật người ngồi dậy, chuẩn bị chặt đứt sợi dâu, nhưng vừa nhìn thấu 
đống cỏ kia, bèn vội vàng kinh hoảng ném khẩu súng sang một bên, lật sấp người, hai tau chống 
xuống đất, cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng ba mươi xăng ti mét, lướt sát ràn rạt phía trên 
đống cỏ. Mặc dù vậy, ngực hắn vẫn cọ vào làm bung đống cỏ che chắn bên trên, lộ ra lưỡi đao 
trắng lấp lóa, Mike thậm chí còn cảm giác được hơi lạnh rợn người nơi lưỡi đao ấy phả vào bụng 
rồi chạu dọc lên đến tận cổ họng mình. Sau khi thoát hiểm, Mike lại lật người trở lại, cũng ma, 
chưa bị rách áo, hắn thở phào một tiếng, biết mình đã sống rồi. Thế nhưng, tại sao dây thừng 
vẫn tiếp tục lôi mình đi thế này nhỉ? 


Mike vẫn chưa hiểu gì, bỗng “vù” một tiếng, cả người đã bị treo ngược lên không, liền ngay sau 
đó, trong rừng bỗng có hai tiếng “soạt soạt”, rồi “vù vù vù...” toàn bộ mũi tên trọn vẹn găm cả 
vào người Mike đang lơ lửng, trông như một con nhím. Có điều vẫn còn may, bộ y phục trên 
người lại cứu hắn thêm một mạng nữa, đầu mũi tên chỉ ghim vào một nửa rồi không tiến thêm 
được nữa. Tâu Mễ đứng đằng xa lắc lắc đầu, lại là một cạm bẫy liên hoàn, nếu chỉ để bắt dã thú, 
đâu cần thiết phải dùng đến loại bẫu liên hoàn này làm gì cơ chứ. 


Mike đang bị treo ngược trên không mừng rỡ kêu lên: “Tôi vẫn sống, tôi vẫn sống, cứu với, mau 
đến cứu tôi! ” Hắn hiểu rõ, đằng nào thì hắn cũng đã phá hoại các cạm bẫy, không còn gì nguụ 
hiểm nữa, dẫu lũ đồng bọn kia có không còn nhân tính thì cũng không đến nỗi bỏ mặc mình ở 
đâu, nói gì thì nói, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Chẳng ngờ hắn còn chưa kịp 
mừng rỡ, trong khu rừng phía trước lại có hai tiếng “bặc bặc” vang lên, cơ hồ có thứ gì vừa đứt, 
tiếp đến lại một tiếng “véo”... Trong bóng tối, Mike vẫn thấy rõ mồn một, một khối gỗ ít nhất 
phải bốn người ôm mới hết, bên trên gắn đầy mũi giáo nhọn đang lao thẳng về phía mình. Hắn 
chỉ còn biết lớn tiếng gào lên trong kinh hãi! 


“Rảm! ” Súc gỗ đập thẳng vào người Mike, tuy bộ y phục trên người hắn có thể ngăn được mũi 
tên hòn đạn, nhưng đối với loại va chạm mạnh và trực tiếp thế này thì nó không có nhiều tác 
dụng lắm, vô số mũi tên nhọn chìm hẳn vào cơ thể Mike, một đám máu đỏ tươi phun tung tóe 
ra trên khối gỗ lớn. 


Cặp mắt tam giác của Tây Mễ giật giật. Cái cạm bẫuy liên hoàn chó chết này rõ ràng là muốn 
nạn nhân của nó chết đến không thể nào chết hơn, xưa nay y chưa từng nghe nói lại có kiểu 
bẫy liên tiếp như thế nàu. 


“Đi, kéo nó xuống, xem còn cứu được không.” Tây Mễ ra lệnh, dù sao lúc nãy hắn cũng chỉ tiện 
tau đẩy một cái trong lúc cáu giận, chứ không hề muốn đưa Mike vào chỗ chết. Ở nơi nàu, bớt đi 
một người, tức là bớt đi một phần sức mạnh. 


Mới đi được năm sáu bước, sợi dâu thừng dưới chân chợt đứt phựt, đống cỏ bên trái bỗng xổ lên, 
một tấm lưới kết bằng cành câu gắn đầy những mũi định gỗ nhọn hoáắt bật tung ập tới. Tây Mễ 
không lùi mà ngược lại còn lao thẳng lên, trước khi tấm lưới đạt đến tốc độ nhanh nhất, hắn 


Trang 1.821/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thọc tay thắng vào giữa hàng đinh gỗ, lấu súng chặn tấm lưới lại, kế đó lại bảo Dick và Brian bên 
cạnh cùng dồn sức, đè tấm lưới bật ngược trở về. Chốt lẫu bị kẹt cứng ở đó, các bẫy liên hoàn 
phía sau đều không thể phát động được tiếp. 


Mike được hạ xuống cùng với khúc gỗ khổng lồ, chỉ thấu miệng hắn oẹ ra đầu máu, hít vào thì 
nhiều thở ra thì ít. Steven nói: “Tên này hỏng rồi.” 


Hỏng rồi, có nghĩa là không còn giá trị lợi dụng, người như vậy thì không cần phải quan tâm làm 
gì nữa. Nhìn Mike đang thoi thóp sắp chết đến nơi, Tây Mễ cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ thám 
thính thôn Công Nhật Lạp vào giữa đêm khuya, y hạ lệnh: “Lấy vũ khí trang bị của nó, chúng ta 
trở về.” Đi được, hai ba bước, y lại quay đầu lại, gọi Steven đang lục lọi đồ đạc vũ khí của Mike: 
“Bắt lấy! ” rồi ném ra một quả lựu đạn. 


Steven đón lấu quả lựu đạn, hoàn toàn không hiểu thế là ý gì. Tây Mễ chỉ vào Mike đang nằm 
nói: “Dạy cho bọn dân làng nàu một bài học, cho chúng nó biết, chọc giận chúng ta thì kết cục 
sẽ như thế nàol ” 


Steven vẫn bản thần nhìn quả lựu đạn đang cẩm trên tay, không hiểu Tâu Mễ muốn bảo mình 
làm gì. Tây Mễ tức tối nắm chặt tay lại, nói trắng ra: “Gắn vào người thằng này, chỉ cần đụng 
vào nó là sẽ nổ tung. Hiểu chưa hải! ” Nếu là bọn Lôi Ba, thì chỉ cần mình đánh mắt một cái là 
đã biết phải làm thế nào rồi, đúng là một bọn ngu xuẩn khốn kiếp, Tây Mễ chửi thầm trong 
bụng. 


Steven vẫn còn chưa hiểu lắm, Max đứng bên cạnh liền giải thích: “Ngày mai dân làng nhất định 
sẽ đến kiểm tra cái xác, mày nghĩ cách nào để chúng vừa đụng đến, cái xác liền lập tức nổ tung, 
cho chúng một bài học.” Bấu giờ Steven mới hiểu ra. 


Lúc bọn Trác Mộc Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại thanh bình tĩnh lặng, từ 
xa đã trông thấy các cạm bẫu bị phá hoại, Trác Mộc Cường Ba nói: “Xem ra, bọn chúng đã rút 
lui rồi.” 


Đội trưởng Hồ Dương gật đầu: “Đột phá được tảng phòng ngự bên ngoài và ở giữa, xông vào 
đến tận tầng trong cùng, bọn người này cũng lợi hại thật đấy! Chúng ta tốn bao nhiêu công sức 
bố trí cạm bẫy, không ngờ lại chẳng thể khiến chúng bị thương ư? ” 


“Ở đâu có người! ” Lữ Cánh Nam đã trông thấy Mike, lúc nàu hắn vẫn còn đang thoi thóp thở. 
Thấy bọn Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đi tới, cô liền nói nhanh: “Người nàu 
vẫn còn sống, có vẻ như bọn chúng đã bỏ mặc đồng bọn rút lui, đúng là bọn nhảy dù rồi, bọn 
chúng đến nhanh thật đấy! Vũ khí bị đồng bọn lấy mất rồi, hả? Đây...” 


Cảm giác nguụ hiểm đột nhiên tăng cao, “Nguy hiểm! ” Trác Mộc Cường Ba bổ nhào tới đè lên 
Lữ Cánh Nam, hai người ôm chặt nhau lăn mấy vòng liền dưới đất. “Âm! ” một tiếng, bóng đêm 
chợt sáng bừng lên, vụn thịt bắn tung tóe khắp tứ phía, kế đó, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. 


Bọn Tây Mễ đang trên đường trở lại chỗ hạ trại, ngoảnh đầu lại nói: “Nhanh như vậy đã có 
người bồi táng với mày rồi còn gì, an nghỉ đi được rồi đấu.” 


Ở bên hỏ, Nhạc Dương bỗng ngồi bật dậu, nghiêng tai lắng nghe gì đấu: “Có nghe thấy tiếng gì 
không anh Ba Tang? ” 


Trang 1.822/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang thò đầu ra nhìn, bụi cỏ phía đằng xa vẫn không thấy có động tĩnh gì, chỉ có con thằn 
lằn cổ dài kia đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn sự việc kỳ dị đang diễn ra trong đám cỏ bên dưới 
nó. Ba Tang bất giác liếc nhìn Nhạc Dương với ánh mắt kỳ dị, nói: “Xa vậy mà cũng nghe được 
tiếng, thật không hổ là lính trinh sát.” 


Trác Mộc Cường Ba nằm trên, Lữ Cánh Nam nằm dưới, áng mây đen che khuất vầng trăng vừa 
khéo tan đi, mặt trăng lại lồ lộ hiện ra, gã chỉ thấy làn da Lữ Cánh Nam nằm bên dưới mình như 
một khối bạch ngọc mềm mại, dưới ánh trăng lại càng trắng muốt một cách lạ kỳ, lồng ngực cô 
không ngừng phập phỏng lên xuống, nhưng rõ ràng không phải vì quá căng thắng hay thất 
thoát thể lực gây ra. 


“Hứ! ” Nghe thấy một tiếng “hứ” nhẹ, Trác Mộc Cường Ba vội vàng bò dậy, ngượng ngùng hỏi: 
“Không sao chứ? ” 


Lữ Cánh Nam cũng bối rối ngồi dậy đáp: “Không sao, lần này, cám ơn anh...” 
Đường Mẫn chạy tới, nắm cánh tau Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Anh không sao chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói: “Không sao, anh thì có chuyện gì được 
chứ.” 


Đội trưởng Hồ Dương nhận xét: “Không ngờ chúng còn gài cả lựu đạn trên người tên đồng bọn 
vẫn đang thoi thóp thở, bọn này cũng dã man thật! ” 


Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Phải rồi, pháp sư Á La đâu? ” 


Pháp sư Á La đến trước bọn họ, những cạm bẫy này cộng với thân thủ của ông, muốn đối phó 
những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức, thế nhưng, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng ông 
đâu. 


Lữ Cánh Nam nói: “Pháp sư nhất định có suy tính riêng, nói không chừng đã theo dấu chúng rồi 
cũng nên. ” 


Lữ Cánh Nam nói hoàn toàn chính xác, khi pháp sư Á La thấy bọn Tây Mễ, phát hiện chúng chỉ 
có bảy người, hơn nữa cũng chỉ mang theo vũ khí tấn công, rõ ràng là đã hạ trại gần đâu, vả lại, 
chắc chắn cũng không đưa toàn bộ lực lượng tới đây, bèn bám theo bọn chúng từ một quãng xa. 
Bọn Tâu Mễ hoàn toàn không phát giác được. 


Lúc bọn Tây Mễ về đến chỗ đóng trại, Lôi Ba hỏi: “Thế nào rồi? ” 


Tây Mễ lắc đầu: “Mike ngồm rồi, cạm bẫy rất lợi hại, ngàu mai trời sáng chúng ta quay lại. Xem 
ra đành phải ngủ trong rừng thêm một đêm nữa rồi.” Y vỗ vỗ lên vai mấy tên đàn em thân tín, 
nói: “Ngủ đi, ngủ đi.” 


Lôi Ba vừa quay người, đột nhiên buột miệng thốt lên: “Hừm? ” 
“Sao vậy? ” Tâu Mễ cảnh giác hỏi. 
Lôi Ba nói: “Vừa nãy xuất hiện một tia nhiễu loạn trên trường điện từ, hay là ảo giác nhĩ? ” 


Max hỏi: “Nếu không phải thì sao? ” 


Trang 1.823/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lôi Ba đáp: “Thì tức là có người đang phát tín hiệu! ” 


Tâu Mễ nói: “Có người bám theo chúng ta à? Không thể nào! ” Bị người khác theo dõi mà cả 
bọn, bao gồm cả y, hoàn toàn không hề hay biết sao? Lấy đâu ra nhân vật lợi hại nhường ấy? 
Tây Mễ cảm thấy, dẫu là Merkin cũng không thể làm được điều này, mà Merkin đã là kẻ đáng sợ 
nhất y biết rồi. 


Nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn sai Đinh Minh Hữu, Đạt Kiệt, Hồ Tử dẫn theo ba tên lính 
đánh thuê đi vòng vòng xung quanh cảnh giới. 


Lữ Cánh Nam xoay xoay cái nút bên cạnh thiết bị liên lạc gắn trên mắt, nói: “Tần số 33, 8. 
Pháp sư Á La tìm được chỗ chúng cắm trại rồi, bảo chúng ta mau đến đó.” 


Bốn người bắt đầu tiến về phía pháp sư Á La. Đường Mẫn hỏi: “Giờ mình tập kích bọn chúng 
hả? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Ừ, bọn người này đến cả đồng bọn cũng không tha, nhất định chẳng 
phải thứ tốt lành gì, nếu chúng ta đi khỏi đây, nhất định chúng sẽ trút giận lên dân làng. Nhân 
lúc chúng còn chưa phát hiện ra mình, còn chưa cảnh giác, hãy cho chúng một đòn đau cho nhớ 
đời! ” 


Đội trưởng Hồ Dương hỏi: “Có báo với bọn Nhạc Dương không nhỉ? ” 
Trác Mộc Cường Ba thoáng nghĩ ngợi, rồi đáp: “Không.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Có bảy tên đến, sáu tên trở lại, giờ lại thấy thêm ba gương mặt mới, chứng 
tỏ ít nhất có chín người, vũ khí tương đồng với chúng ta. Đợi chút, dừng lại! ” Cô thu dây về, hạ 
xuống đất, ba người khác cũng đều dừng lại theo. 


Trong rừng, Lôi Ba trầm mặt nghiêm giọng nói: “Bọn chúng dừng lại rồi, lạ thật, cách chúng ta 
tới năm cây số, nếu muốn tập kích, khoảng cách này hình như hơi xa thì phải? ” 


Tây Mễ ngắng đầu lên: “Bốn người mà muốn tấn công chúng ta, có phải chúng đánh giá bản 
thân quá cao rồi không? ” 


“Không. Năm người. Đừng quên còn một cao thủ đang ẩn núp đâu đó quanh đây.” Max nhắc 
nhở. Mặc dù Tây Mễ không cho rằng có người giỏi hơn cả Merkin, nhưng Max thì biết chắc là 
có, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Y gần như lập tức nhớ đến trong nhóm đối thủ có một lão 
lạt ma già, ít nhất ông chủ của y cũng phải thừa nhận có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối 
thủ của lão già ấu, sau đó, hệ thống radar liền xuất hiện thêm bốn điểm sáng, rõ ràng đối 
phương không hề bị thương. Di động có quy luật như vậu, hiển nhiên phải là hành vi của con 
người, hơn nữa, tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được; Max lại nghĩ đến những 
cạm bẫy bên ngoài làng kia, rõ ràng là thiết kế để nhằm vào những kẻ đã quen thuộc với các 
loại bẫy rập như bọn y, cuối cùng Max đưa ra kết luận: rất có khả năng, đối thủ lớn nhất của bọn 
ụ trong hành trình lần này, chính đang ở trong ngôi làng kia, không biết tại sao đối phương lại 
dừng ở đấy... Y không trực tiếp nói ra, mà chỉ không đầu không đuôi buột miệng thốt lên một 
câu: “Liệu có phải là đám người kia không? ” Y hiểu rất rõ, với sự tinh minh của Tâu Mễ, chắc là 
cũng phải có chút phản ứng gì đấy rồi. 


“Sao vậy? ” Đường Mẫn hỏi. 


Trang 1.824/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nói: “Tôi suýt nữa quên mất, trang bị của chúng cũng giống chúng ta, tiếp cận với 
tốc độ cao thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện.” 


Trác Mộc Cường Ba lập tức bổ sung thêm: “Nếu sự di động nhanh và có quy luật này của chúng 
ta bị radar của chúng bắt được, rất có thể sẽ lộ cả thân phận nữa.” 


“Hơn nữa, còn lao thẳng đến mục tiêu thế nàu, không cần nói cũng biết chúng ta đã phát hiện 
ra chỗ chúng hạ trại, nhất định chúng sẽ liên tưởng đến có người tiểm phục ở gần xung quanh 
chúng. Chúng sẽ đi tìm ngài đấu, pháp sư Á La.” Lữ Cánh Nam nói. 


Pháp sư Á La đáp: “Không sao, chỗ này rất kín. Chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi, mọi người mau tới 
đây! ” 


^s 3% 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Vậu, chúng ta tiếp tục thôi.” Ánh mắt gã vừa khéo gặp phải ánh mắt 
của Lữ Cánh Nam, lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt đối phương. 


Tay vung lên, dâu móc lại bắn vù ra. 
Đường Mẫn thắc mắc: “Không sợ bị phát hiện sao? Tại sao...” 


Lữ Cánh Nam mỉm cười, nói: “Nếu bị phát hiện thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra ta rồi, chỉ 
bằng dứt khoát để lộ luôn. Nhưng phải biết là, loại radar nàu có một nhược điểm, một nhược 
điểm chí mạng, chính là chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động! ” 


“Lạ thật, lại di chuyển rồi, bọn chúng cũng táo gan thật, chẳng hề coi chúng ta ra gì à? ” Lôi Ba 
nói. 


Tây Mễ “hừ” khẽ một tiếng: “Vừa nãy dừng lại, có lẽ là để liên lạc với đồng bọn, đồng thời cũng 
có khả năng chúng đã biết mình bị lộ rồi. Nếu là vậy, thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta 
rằng, chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế, những kẻ đang tới đâu, 
ngoài kẻ địch của chúng ta ra, thì chẳng có thể là ai khác nữa.” 


“Hữu Tài, vẫn chưa bắt được tân số liên lạc của chúng à? ” Tây Mễ quay người lại hỏi Lục Hữu 
Tài. Lục Hữu Tài đeo ống nghe, cần thận điều chỉnh nút vặn, lắc đầu đáp: “Thời gian ngắn quá, 
không đủ. Hơn nữa, cũng chưa chắc chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc nàu hay không.” 


Tây Mễ nói: “Chắc chắn là có, nếu chúng tìm được mấy thùng hàng bị thất lạc của chúng ta, thì 
nhất định sẽ sử dụng.” Y lại quay sang phía Max, xác nhận lại lần nữa: “Lúc chúng xuất phát, 
đúng là có mười tám người chứ? ” 


Max gật đầu khẳng định. Tây Mễ liền nở một nụ cười lạnh lẽo: “Mười tám người, còn lại năm, U 
Minh hà quả nhiên không dễ gì vượt qua, hừ hừ. Chỉ cần bắt được tần số liên lạc này, tao sẽ cho 
chúng một niềm vui bất ngờ. Nhanh lên, chúng đã đến gần lắm rồi đấy! ” 


“Chúng ta đã đến khá gần rồi.” Lữ Cánh Nam dừng lại, nhưng tay vẫn không dừng, mà thuận đà 
ném một khúc cây ra tít đằng xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác 
nhau, ba lần liền. “Hụ vọng chúng nhìn thấu, nếu radar đủ nhạy.” Lữ Cánh Nam nói. 


“Chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng tám trăm mét. Chúng đang tung hỏa mùi ” Lôi Ba 
khẽ chau màu. 


Trang 1.825/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tâu Mễ hỏi: “Chuyện gì vậy? ” 


Lôi Ba chỉ vào màn hình radar nói: “Đại ca xem.” Chỉ thấy trên màn hình chớp chớp lên mấu 
đốm sáng, có lúc một điểm chợt phân ra thành hai, bau về những hướng khác nhau, sau đó lại 
phân ra tiếp, lúc nhiều nhất, trên màn hình hiện ra tới mười bảy mười tám đốm sáng. Những 
đốm sáng ấy tách ra, khoảng cách lên tới vài trăm mét thì đột nhiên đều dừng lại. 


“Chúng nó ném đá đấy! ” Tâu Mễ sa sầm nét mặt. 


Lôi Ba cũng chậc lưỡi nói: “Đá, cành cây, bất cứ thứ gì có thể ném ra, tạo thành di động với tốc 
độ cao. ” 


Lúc này, Lục Hữu Tài hơi nhướng mày lên, nói: “Bắt được rồi! Tần số 33, 3.” Hắn rút tai nghe 
ra, trong loa liền phát ra một giọng trong trẻo, là tiếng phụ nữ: “Pháp sư nói, bọn chúng treo túi 
ngủ trên một cái cây phía trước, hình như còn lắp ghép một gian nhà câu đơn giản nữa.” 


Một giọng đàn ông trầm hùng vang lên: “Không thấy, chắc chúng đã ngụy trang rồi. Pháp sư, 
ngài đang ở đâu? ” 


Max khẽ nói: “Trác Mộc Cường Ba.” Tâu Mễ gật gật đầu. 


Pháp sư Á La nói: “Tôi đang ở trên câu bên phải các cậu. Cẩn thận, trong rừng có sáu tên đang 
tuần tra, nhân lúc chúng đang phân tán, chế phục bọn này trước. Giờ ở hướng chín giờ của tôi 
có một tên, không, hướng mười hai giờ còn một tên nữa. Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng mười 
hai giờ, các cậu nghĩ cách xử lý tên hướng chín giờ nhé.” 


Tây Mễ nhì chằm chằm vào màn hình radar không phản ứng, nhớ lại quỹ đạo di chuyển của 
những đốm sáng vừa nấy, ít nhất có hai người đang ở gần nhau, mà phía mình cũng có hai 
người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục, một người hướng mười hai giờ, một người 
ở hướng chín giờ. Tây Mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc, trên mặt kính liền xuất hiện vị trí và 
khoảng cách của sáu tên đang đi tuần tra xung quanh, ụ nhanh chóng đưa ra phán đoán, rồi hạ 
lệnh: “Đinh Minh Hữu, Brian, ở hướng ba giờ và sáu giờ của chúng mày, trên câu có mai phục, 
cố gắng đứng gây tiếng động, trực tiếp thịt chúng luôn đi! ” 


“OKI Đã nhận! ” 
Ám chiến (2) 


Một thoáng im ắng, rồi đột nhiên có hai tiếng súng nổ vang lên, kế đó trong loa vang lên một 
giọng già nua: “Chúng phát hiện tôi rồi, rút lui thôi. Cần thận đấy, đám người này lợi hại lắm! ” 


Định Minh Hữu nói: “Chạy mất rồi, không bị thương. Thân thủ người này đáng sợ lắm, khoảng 
cách gần như vậu mà vẫn tránh được! ” 


Tây Mễ nói: “Đừng đuổi, ở hướng bây giờ của chúng mày còn ít nhất hai tên nữa, cần thận khép 
kín vòng vây vào. Dick, mày tiến lên theo hướng mười một giờ, đừng nhanh quá, chắc chúng 
cách mày khoảng chín mươi bước; Đạt Kiệt, hướng năm giờ của mày, khoảng cách một trăm ba 
mươi bước; Hồ Tử, mày lên cây, hướng một giờ; Steven, chỉ viện cho Đạt Kiệt...” 


Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn ẩn mình trong bụi cây, không hể hay biết đám quân 
tuần tra của kẻ địch đang bao vây cả bọn lại, vẫn đang thì thảm thảo luận: “Cẩn thận, đừng loạn 


Trang 1.826/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


động, không khéo làm kinh động bọn chúng đấy.” Trác Mộc Cường Ba trấn an Đường Mẫn, để 
cô đừng quá căng thẳng, dù sao bọn họ cũng chỉ có năm người, còn kẻ địch thì ít nhất cũng phải 
đông gấp đôi. 


“Anh mới phải cần thận, đầu anh to nhất, dễ trở thành mục tiêu nhất đó.” Đường Mẫn không 
hề nhân nhượng phản bác lại nga. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Bọn chúng vẫn ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, không ở trong phạm 
vi xạ kích.” 


Bọn Tây Mễ đang ở trên chòi câu lắng nghe bọn Trác Mộc Cường Ba nói chuyện. Tâu Mễ cười 
khẩv: “Tốt quá rồi, bốn đứa tụm lại một chỗ, vậy thì khỏi phải lo. Hồ Tử, mày có thể tiến lên 
thêm năm mươi mét nữa, tầm nhìn ở đó tốt hơn.” 


Hỏ Tử nhảy xuống khỏi tán cây, lẳng lặng áp sát. 

Trác Mộc Cường Ba nghe thấu trong rừng có âm thanh vắng ra, liền thấp giọng nói: “Tình hình 
không ổn lắm thì phải. Pháp sư, ngài ở đâu rồi? ” 

Pháp sư Á La nói: “Tôi vòng qua hướng ba giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem trên 
chòi cây còn bao nhiêu tên nữa.” 

Tâu Mễ đánh mắt ra hiệu, Lâm Nhiệm và Lôi Ba liền cầm súng đi ra. 

Hai người vừa ra khỏi chỗ che chắn, cái loa trong chòi cây liền vang lên tiếng: “Lại có hai gương 
mặt lạ nữa.” Tâu Mễ và Max kinh hoảng nhìn nhau, đối phương đã đến gần vậy rồi ư, sao có thể 


như vậy được? Tây Mễ nói: “Lâm Nhiệm, hắn ở ngay bên ngoài đó thôi, đã nhìn thấy chúng 
mày rồi, cần thận đấy! ” 


Bỗng nhiên, một quả pháo sáng bắn lên, màn đêm tăm tối bỗng rực lên như ban ngày, đám 
người trong bóng tối nhất thời đều không chịu nổi, liền sau đó là tiếng súng, chỉ nghe pháp sư Á 
La “a” một tiếng, cơ hồ lại lẩn ra xa rồi. 


Lữ Cánh Nam nói: “Đó là hướng của pháp sư Á La, ông ấy bị phát hiện rồi, kỳ lạ thật.” Cô đưa 
mắt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, hai người gần như cùng lúc thốt lên: “Tản ral ” 


Quả pháo sáng cơ hồ như hiệu lệnh tổng công kích, bốn người vừa mới chia ra hai hướng, một 
viên đạn đã rơi đúng vào giữa, kế đó là tiếng súng tiểu liên tự động “tạch tạch tạch... tạch tạch 
tạch...” vang lên liên hồi, trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch, cả bốn hướng đều bị 
tấn công. Bọn họ cũng bắn trả, nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn rồi mà vẫn không sao... áo 
chống đạn! Trác Mộc Cường Ba thầm thấy gai cả người, bọn họ đã đánh giá thực lực của kẻ địch 
quá thấp rồi! 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn cùng nấp bên dưới một cái câu. 

“Em không sao chứ? ” 

“Ưm, không sao.” 

“Anh bên trái, em bên phải, kẻ địch ở hướng năm giờ và bảy giờ phía sau lưng chúng ta.” 


Vừa ló đầu ra, đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu lại. Trác Mộc Cường Ba bực bội nói: 


Trang 1.827/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Hình như chúng nhìn thấu được chiến thuật của ta rồi! ” 

“Hay là lên câu đi, anh uểm hộ em.” Đường Mẫn nói. 

Lữ Cánh Nam nói: “Phục thấp xuống, đừng ló đầu ra, trên cây có kẻ địch đấu.” 

Đội trưởng Hồ Dương lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi? Từ lúc nào...” 
“Cần thận, lựu đạn mù đấy! ” 

Tiếng Pháp sư Á La cất lên: “Tôi bị đuổi rát lắm, mọi người cẩn thận đấu.” 


Sau đó lại là một khoảng lặng ngắn, gió đêm yên ắng đến độ khiến người ta rợn người, kẻ địch 
đang lặng lẽ áp sát, Hồ Tử nằm trên cây nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu, khẽ nói: “Đạt Kiệt, 
phía trước mày chừng mười bước, sau cái cây kia kìa, ít nhất có hai đứa.” 


Đạt Kiệt ló đầu ra khỏi bụi cỏ, nhe răng cười dữ tợn, dùng miệng giật chốt quả lựu đạn, dồn sức 
ném mạnh ra. 


Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn lăn ra khỏi thân câu, một loạt đạn dài đón lấy họ. Bụi cỏ 
quá dày, người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động, cũng không biết có trúng mục tiêu 
hay không, có điều Hồ Tử trên cây thì nhìn được rất rõ ràng, hắn chuyển khẩu súng sang chế độ 
bắn từng phát một, hết viên đạn này đến viên đạn khác lướt rát rạt qua bóng người thấp thoáng 
trong bụi câu. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam hoảng hồn tránh né, thậm chí còn chẳng 
kịp để ý xem kẻ địch ở hướng nào bắn tới. Lữ Cánh Nam tranh thủ một khoảng trống, vội lách 
người ra khỏi thân cây, bắn về phía Đạt Kiệt, đồng thời ném ra một quả lựu đạn, có điều Đạt 
Kiệt đã tránh đi từ lâu. Định Minh Hữu và Brian từ nãy giờ vẫn rình rập gốc cây ấy, chỉ đợi bọn 
Lữ Cánh Nam lộ thân. Đồng thời Hồ Tử trên cây cũng xoay họng súng, ngắm về phía cô, bỗng 
phát hiện đội trưởng Hồ Dương đang định lén vòng ra khỏi khu vực chiến đấu, liền nã đạn ép 
anh phải lui vẻ. 


Lữ Cánh Nam và đội trưởng Hồ Dương bị đẩy lùi về phía sau gốc cây, còn Trác Mộc Cường Ba 
cùng Đường Mẫn thì bị kẹp giữa một tảng đá lớn và một thân cây, nhất thời không thể đột phá 
thoát ra được. Trác Mộc Cường Ba đưa tay ra phía sau, chạm phải một vật tròn tròn trơn nhẫn 
như quả bóng temnis, là đạn hấp dẫn, gã liền đưa tay ra hiệu với Mẫn Mẫn, chỉ rõ phương 
hướng, đoạn ném mạnh ra. Quả đạn hấp dẫn bắn tung lên không trung, rồi bắt đầu phát ra ánh 
sáng vếu ớt, rồi sáng dần lên, tiếp đó là những âm thanh đập cánh “vù vù vù”, cả thiết bị bắt 
sóng của bọn Tây Mễ cũng bị nhiễu loạn, phát ra những tiếng điện lưu “rẹt rẹt rẹt”. Bọn Đạt 
Kiệt thì lại càng chẳng hiểu gì, trố mắt ra nhìn thứ đồ chơi phát sáng trên không trung ấu. 


“Bẹtl ” Trong bóng tối, không rõ ai đã bắn rơi quả đạn hấp dẫn. Nhưng chỉ cần một thoáng 
ngắn ngủi ấu, cũng đủ cho Trác Mộc Cường Ba có được thời cơ quý báu để ẩn nấp, gã và Đường 
Mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu, mai phục vào một nơi khác. 


Nhất thời, cục diện rơi vào thế giằng co, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, Đạt Kiệt đã 
đeo lên thứ thiết bị trông giống như kính nhìn ban đêm, có điều ngoài nhìn được cảnh đêm qua 
bộ lọc màu xanh lá câu, y còn trông thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm 
có công năng phát hiện khí CO2! Nhìn qua mắt kính, hắn nhanh chóng phát hiện bốn luồng khí 
thấp thoáng trong bụi cỏ, một loạt đạt liền quét thẳng qua, không chút lưu tình. 


Trang 1.828/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lăn tròn dưới đất, ít nhất cũng có ba viên đạt sướt qua bên má gã, những 
viên đạn khác cũng đều bắn sát sàn sạt bên cạnh. Nhất thời gã cũng không hiểu nổi sao kẻ địch 
có thể phát hiện ra mình nhanh thế, chỉ biết cứ tiếp tục thế này thì quá bị động, nhất thiết phải 
ngăn thế công điên cuồng này lại. Gã bèn ném ra một quả lựu đạn sáng. 


Đạt Kiệt tháo kính nhìn đêm xuống. Nếu không có lựu đạn khói, lựu đạn sáng thực sự là vũ khí 
tối ưu để làm rối loạn chiến trường, dù có tránh được bị chói mắt và tiếng nổ, thì lượng CO2 lớn 
sinh ra sau khi các chất bên trong quả lựu đạn bị cháy cũng sẽ làm nhiễu thiết bị của ụ. 


Lúc này, Đinh Minh Hữu đột nhiên chú ý đến phía sau lưng, gần như cùng lúc giơ súng lên với 
người trong bụi cỏ, nhưng đối phương động tác rõ ràng nhanh hơn hắn, chớp mắt một cái đã ấn 
nòng súng vào ngực Đinh Minh Hữu, rồi bóng người lóa lên: “Lôi Bal ” Định Minh Hữu ngạc 
nhiên nhìn người mới xuất hiện. 


Lôi Ba thu súng về, cũng lấy làm kinh ngạc nhìn Định Minh Hữu hỏi: “Không thấy có người 
chạy qua đâu à? ” 


“Làm gì có.” Sém chút nữa bị người của mình ngộ sát, mồ hôi Đinh Minh Hữu túa ra. 


Sau lưng Lôi Ba là Lam Nhiệm, hai tên nàu đuổi theo pháp sư Á La tới đâu. Thân hình đầu trọc 
ấu nhanh như một bóng ma, đối phương dẫn bọn chúng chạy một vòng quanh khu hạ trại tới 
đây thì đột nhiên lắc mình một cái, đã chẳng thấu đâu nữal 


Lôi Ba nói vào thiết bị liên lạc: “Lão pháp sư kia biến mất rồi, có thể đã tụ họp với những tên 
khác.” 


Tây Mễ nói: “Tốt lắm, bao vây cho tao, không để đứa nào thoát! ” 


Thực ra pháp sư Á La cũng phải tốn bao tâm sức mới thoát được, không ngờ đối phương lại mắc 
lừa, tự mình bắn người của mình, ông lắc lắc đầu, thoắt hiện, rồi lại đu người đi, hút theo một 
loạt đạn rồi biến mất sau một thân câu, tụ họp với bọn Lữ Cánh Nam. 


“Pháp sư Á La, ngài không sao chứ? ” Lữ Cánh Nam lo lắng hỏi. 


“Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều, có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch rồi.” Pháp sư Á La đáp 
với giọng bất lực. 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Giờ không phải lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch, tốt nhất nên tính sao 


để đột phá vòng vây trước đã. 
Tây Mễ cắn móng tay, cười gần lạnh lẽo. 


Trác Mộc Cường Ba không tài nào hiểu nổi, tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm được vị trí của 
bọn gã như thế, chúng đã lắng lặng hoàn thành vòng vây từ lúc nào? Tại sao pháp sư Á La lại bị 
phát hiện? Tất cả thật quá bất ngờ. 


Lúc nàu, thiết bị liên lạc gắn trên tai gã chợt vang lên tiếng Lữ Cánh Nam: “Chúng ta phải đột 
phá vòng vây, lát nữa tôi sẽ ném ra một quả đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp hỏa lực chỉ viện. 
Cái câu bên phải chỗ anh và Đường Mẫn tương đối thấp, hãy nghĩ cách dùng dâu móc đu qua 
đó, tay súng trên cây ở hướng mười hai giờ của hai người, vừa khéo đó cũng là góc chết của 
hắn. Nhân lúc những tên khác bị thu hút, hai người lên câu, trước tiên tìm cách triệt hạ tay súng 


Trang 1.829/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kia đã, đến lúc đó chúng ta sẽ lật ngược tình thế, thừa cơ phản công. Bên này chúng tôi sẽ tấn 
công theo chiến thuật tam giác, hai người ở trên cao yềm hộ, các hướng năm giờ và ba giờ đều 
là chỗ yếu của chúng, lại có che chắn, có cơ hội thì xông ra luôn.” 


“Chúng đều có áo chống đạn, tay súng kia lại nấp trong chạc ba, khó bắn trúng lắm! ” 
*“..., Gắng hết sức đi, chúng ta phải tin vào chính mình.” 


Sau khi phác ra một kế hoạch tác chiến đơn giản, cả bọn liền chuẩn bị hành động. Đạn hấp dẫn 
được ném vù ra, Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn bắt đầu bắn dây móc, chẳng ngờ vừa đu 
đến giữa chừng, đột nhiên có một quả pháo sáng bắn lên, không những nhấn chìm tia sáng của 
quả đạn hấp dẫn, mà còn khiến hai người hoàn toàn hiển lộ giữa bầu trời đêm, gần như thành 
hai cái bia di động. Đạn như có mắt bay tới vèo vèo, Trác Mộc Cường Ba chửi thầm trong bụng, 
lập tức cùng Đường Mẫn hạ xuống đất, lăn nhanh vào bụi cỏ, tìm nơi ẩn nấp, giờ thì cả năm 
người đều bị vây vào một chỗ. Đường Mẫn lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? ” 


“Không sao.” Vừa nãy Trác Mộc Cường Ba ở ngoài, Đường Mẫn ở trong, đạn hầu như đều 
nhằm cả vào người gã. 


“A, máu khìal ” 
“Bị sướt qua thôi. ” 


“Không bị thương chứ? ” Lữ Cánh Nam cũng hỏi. Đồng thời cô cũng thầm lấy làm khó hiểu: tại 
sao kẻ địch lại giống như dự đoán trước được kế hoạch của họ? Chẳng có lú do nào hết! Trong 
năm người này, lẽ nào có người ngấm ngầm báo tin? Sao có thể làm được điều đó trong hoàn 
cảnh này, và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế? Còn khả năng nào khác hau 
không? 


“Không sao. Kế hoạch của cô xem chừng không ổn rồi.” Trác Mộc Cường Ba cũng đang nghĩ 
đến cùng một vấn đề với Lữ Cánh Nam. Pháp sư Á La bị phát hiện, cả bọn bị bao vâu, kế hoạch 
tác chiến bị đối phương nhìn thấu, kẻ địch dường như có năng lực tiên tri, giống như là nghe 
được kế hoạch tác chiến của họ từ trước rồi vậy... Gượm đã, nghe được kế hoạch tác chiến của 
chúng ta từ trước? Trong đầu Trác Mộc Cường Ba chợt lóe lên một ý nghĩ, vừa khéo cũng nhìn 
thấy ánh mắt sáng bừng của Lữ Cánh Nam. Trong một góc kẻ địch không thể quan sát thấu, hai 
người gần như cùng lúc giơ tau phải lên, chỉ vào thiết bị liên lạc đeo trên mắt, rồi lại cùng gật 
đầu khẳng định lại. 


“Xem ra cách này không xong rồi, chúng ta phải xắp xếp lại.” Dường như không một giây do 
dự, Lữ Cánh Nam lại đưa ra một kế hoạch tác chiến khác, lần này là Trác Mộc Cường Ba cùng 
pháp sư Á La phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ địch, làm bộ chuẩn bị đột phá chạy trở vẻ, 
nhưng sự thực lại tấn công ngược vào cái chòi trên câu của kẻ địch, lợi dụng chòi cây uểm hộ, 
tiếp tục quần thảo với bọn chúng. Có điều lần này, ngữ khí của Lữ Cánh Nam có vẻ khá thoải 
mái, nhưng nếu không cực kỳ chú tâm lắng nghe thì không thể nào nhận ra được. 


Tâu Mễ vỗ vỗ lên vai luan. Con gấu Nga này mặc dù vừa nãy mới bị một súc gỗ to tướng tương 
cho một cú nặng, nhưng vẫn còn khỏe như một con thú hoang. Một tay hắn xách khẩu trung 
liên gắn thêm cả băng đạn to tướng, nhắm về hướng bọn Trác Mộc Cường Ba có khả năng xuất 
hiện. Tâu Mễ thì ra vẻ lười nhác ngồi xuống, hai tau cầm súng, đầu ngửa ra sau, dựa vào hộp 


Trang 1.830/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thiết bị nghe lén. Lúc này, y thấy mình giống như một vị hoàng đế, cảm giác này thật quá sức dễ 
chịu! 


Lại một quả lựu đạn sáng nữa, Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La lăn sang bụi cỏ ở hai bên, 
những bóng người khác lẳng lặng trườn về phía chòi câu như bầy rắn, tất cả đều giống như trong 
kế hoạch. Tay súng trên câu báo cáo số người và phương hướng tập kích với Tây Mễ: “Ba đứa, 
hướng bảy giờ, tên ở giữa đã mai phục, hai tên còn lại tản ra theo hướng chín giờ và ba giờ.” 


Ngón tay Tây Mễ gõ nhè nhẹ lên huyệt Thái Dương: “Vừa muốn tiếp ứng với hai tên dụ địch, lại 
vừa muốn bao vây chòi câu của chúng ta, bọn này cũng tham quá đấy nhỉ.” 


Tiếng súng bắn về phía Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La rất thưa thớt, vì bọn Lôi Ba sớm 
đã vòng sang hai bên trở lại phía trước chòi cây, chính diện phía trước bọn Lữ Cánh Nam chỉ có 
hai người, Đinh Minh Hữu và Brian. Họng súng của Hồ Tử đã chuyển hướng, nhằm vào đống cỏ 
có người mai phục phía trước căn chòi trên cây, nhả đạn quét qua, không chút khách khí. Kỳ lạ 
thật, sao không có phản ứng, lẽ nào người đó đã di chuyển rồi? Rõ ràng còn thấy đám cỏ ấy xao 
động mà, Hồ Tử thầm nghĩ. 


Định Minh Hữu và Brian cũng cảm thấu kỳ lạ, đám cỏ mà Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La 
nhảy vào cũng không có động tĩnh gì nữa, chẳng lẽ đối phương đã trúng đạn? Dường như hơi dễ 
dàng quá thì phải! 


À À 
13 | 3é | kè¿ 
Ẩm...! ” “Âm...l 


“Chuyện gì vậy! Lại thêm hai quả đạn sáng nữa, chẳng lẽ năm tên này đã thành chó cùng dứt 
dậu rồi sao? ” 


Đột nhiên, từ vị trí bọn chúng không thể nào ngờ được, chính là chỗ năm người vốn ẩn náu, lại 
lóe lên ánh lửa. Nhưng năm người đều đã tản ra khỏi đó rồi, lẽ ra phải không còn ai nữa chứ? 
Định Minh Hữu và Brian tuy đã kịp thời phản ứng, nhưng đối phương không chỉ có hai người, 
bọn v lập tức bị áp đảo. Hồ Tử đang chuẩn bị xoay họng súng qua, bỗng thấu một trái đạn phát 
ra ánh sáng và những âm thanh vo vo bay vụt qua trước mặt. Đúng vào khoảnh khắc hắn thần 
người ra ấu, một viên đạn đã bay vèo tới. “Ôi! ” Hồ Tử chỉ kêu lên một tiếng, rồi ngã lăn từ trên 
cây xuống. 


Lựu đạn sáng vừa nổ, Tâu Mễ đã biết có chuyện không ổn, lập tức hạ lệnh cho tất cả nhằm 
hướng mục tiêu khai hỏa! Đạn bắn tung tóe ra khỏi khẩu trung liên trong tay lvan, vỏ đạn phun 
ra như vỏ trấu, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, tốc độ di chuyển của tay mình lại không 
đuổi kịp những thân hình đang di động trong lùm cỏ kia. Sao lại nhanh thế được? Hai mắt luan 
như bốc lửa, ghìm chặt cò súng, nhất định phải bắn trúng kẻ đó mới thôi. Tây Mễ cũng thấy hơi 
nôn nao: “Này... này... dừng lại, mày là đồ con lừa! Con mẹ mày tưởng chúng ta mở xưởng 
công binh chắc! Bắn hết đạn rồi, chẳng may gặp phải bọn quái thú trong rừng thì sao? Thằng 
đâần! ” 


luan gầm lên giận dữ, vứt khẩu súng sang một bên, rút con dao đi rừng bên cạnh lao ra ngoài. 
Phía bên kia, năm sáu người đang vây lấy cái bóng đang di động trong lùm cỏ, vậy mà vẫn 
không bắn trúng! Chỉ có Lôi Ba và Lâm Nhiệm nhận ra, phương thức di động ấy, kiểu đổi 
hướng kỳ dị đó, dường như chính là lão pháp sư mà vừa nãy hai tên bọn chúng truy kích! Nhưng, 
chẳng phải lão pháp sư ấu đang ở phía trước thu hút một nhóm khác sau? Vậy thì kẻ này là ai? 


Trang 1.831/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hay là đối thủ của bọn chúng, người nào cũng có thực lực đáng sợ như vậy? 


Đúng vậy, người thu hút hầu hết hỏa lực, đang lách qua lách lại né tránh trong lùm cỏ chính là 
pháp sư Á La. Vậy còn người nhao ra lúc ban đầu? Đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng 
đá, còn kèm theo cả hai trái lựu đạn sáng nữa. Giữa một bãi cỏ cao ngang đầu người trong đêm 
khuua khoắt tối tăm, muốn phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả nào phải chuyện dễ 
dàng! Người vòng ra phía sau bò tới chỗ chòi câu cũng chỉ có Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La, ở 
giữa chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Sự thực là, bọn Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn làm ngược 
lại với kế hoạch, mục tiêu của bọn họ không phải cái chòi cây, mà là đột phá vòng vây chạy ra 
xa khỏi đó. Đây là một trận ám chiến thực sự, chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhóm của 
Tâu Mễ đã bắt được tần số sóng liên lạc của mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba, đồng thời lợi 
dụng thông tin qua sự trao đổi của bọn gã mà định ra đối sách tương ứng: sau đó Trác Mộc 
Cường Ba và Lữ Cánh Nam lại phát giác được điều này, bèn lắng lặng lợi dụng tin tức giả mê 
hoặc đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được hoàn cảnh hiện tại của mình, xét về nhân số hay vũ 
khí trang bị, bọn gã cũng đều ở thế yếu hơn. Xem ra, các thùng thiết bị của Merkin ném xuống 
cũng hơi có sự khác biệt, ít nhất họ không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn, 
đương nhiên, cũng có thể bọn chúng đã mặc áo chống đạn ngay từ đầu rồi. Nói gì thì nói, bọn 
họ cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch mới. 


Pháp sư Á La lượn một vòng trong lùm cỏ, rồi lại biến mất ngay trước mắt những kẻ đang khép 
chặt vòng vâu, trở lại tụ họp với nhóm Trác Mộc Cường Ba, rồi dồn hỏa lực mở ra một lối giữa 
Định Minh Hữu và Brian, thoát ra khỏi thế trận của kẻ địch. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam cũng 
trở lại, nhưng sau lưng cô vẫn còn một đám đuổi theo. 


luan đứng lên giữa lùm cỏ lòa xòa, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Ả đàn bà đó cũng lợi hại 
thật, dù là lực bộc phát của cơ bắp hay thân hình cũng đều là loại mà hắn thích nhất, ý nghĩ đè 
Lữ Cánh Nam xuống, khiến cô phải rên lên đau đớn khiến con gấu Nga ấu không sao kìm nén 
nổi, ngửa mặt lên trời hú vang. 


Chất thông tin của Sean 


“Nhất định phải đuổi bằng được bọn nó cho taol Khốn kiếp thật! ” Tây Mễ vô cùng phẫn nộ. 
Vốn đã tưởng có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng giờ lại để kẻ địch thoát ngay trước mũi, mười hai 
người đối phó với năm người, vậy mà còn để đối phương chạy mất, đây có khác nào một thất 
bại lớn chứ? Có điều, trong thời gian ngắn vậu mà đám người này đã phát hiện được sơ hở, đồng 
thời lợi dụng luôn sơ xuất nàu khiến mình mắc bẫu, chỉ riêng tư duy sắc bén và cần mật ấu thôi 
đã không thể coi thường được rồi. 


Max nói: “Yên tâm, đằng nào bọn chúng cũng bị trói chân ở cái làng phía trước rồi, chẳng thể 
chạy đi đâu được. Bọn chúng đều là hạng nhân từ như đàn bà, chắc chắn sẽ ở lại đề phòng 
chúng ta đến tiêu diệt cả thôn làng ấy, đến lúc đó muốn giết chúng còn dễ hơn nhiều? Cứ tưởng 
lợi hại lắm, hóa ra vừa đụng mặt đã bị đại ca dọa cho sợ té đái vãi phân ra rồi.” Tiếng Trung của 
Max vốn chẳng ra gì, lại thích tỉa tót câu chữ, thành ra mấy từ cuối phát âm thành: “mông đit 
trâu voi”. Tây Mễ không nhịn nổi cười, hoàn toàn quên mất vừa nãy lúc chiến đấu tên giỏi nịnh 
bợ này đã lấn đi đâu mất. 


Kẻ địch chia làm hai hướng trái phải, hợp kích vào giữa như gọng kìm. Bọn Trác Mộc Cường Ba 
chạy phía trước, tốc độ chưa chắc đã nhanh hơn bọn truy binh, lại không dám dùng dâu móc, vì 


Trang 1.832/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như thế sẽ trở thành bia tập bắn cho đối phương. Họ phải lách qua lách lại tránh đạn, chốc chốc 
lại bắn trả, nhưng xét về tổng thể, thì đích thực vẫn đang ở thế yếu hơn. 


“Đội trưởng Hồ Dương, anh không sao chứ? ” Đường Mẫn hỏi. 
“Không sao. ” 

“Nhưng mà, có máu kìa.” 

“Không phải máu của tôi. ” 


“Làm sao đây? ” Trác Mộc Cường Ba nhất thời cũng bó tay chưa nghĩ ra cách gì. Vẫn còn ba 
quả lựu đạn, hai quả lựu đạn sáng, ba trái đạn hấp dẫn, súng cũng còn đủ đạn, nhưng muốn đối 
phó với kẻ địch đông gấp đôi thì rõ ràng vẫn chưa đủ. Đột nhiên, gã rờ thấu bình thủy tinh nhỏ 
Sean đưa cho mình, lời nhắn của Sean lại vang lên bên tai: “Thứ này, gặp lúc nguy cấp, có thể 
dùng...” Gã lấy bình thủy tinh ấu ra, xé một mảnh áo quấn chặt vào quả lựu đạn, rồi rút chốt, 
nhắm về phía kẻ địch ném vèo ra. 


(Ä 


Mấy người bọn Steven vội vàng phục người xuống, “âm” một tiếng, cát bụi bắn tung tóe, nhưng 
trong bóng tối, chẳng ai chú ý đến những giọt nước bắn tung tóe lên người mình. 


Bọn địch phía bên phải lại ào lên, tiếng súng phía sau vẫn rất rát, bình chất lỏng dùng để giữ 
mạng của Sean dường như không phát huy tác dụng gì lớn lắm. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu 
thấy lo lắng. 


Lúc nàu, chỉ nghe pháp sư Á La nói: “Cứ vậy thì không thoát được, để tôi dẫn dụ bọn chúng.” 
Nói xong liền lách người lao về phía trái. Lữ Cánh Nam nói: “Vậy thì, đành nhờ pháp sư vậu. ” 


“VùI ” Một cái bóng lướt vèo qua trước mắt bọn truy binh, Lôi Ba buộc phải dừng lại, hỏi Lục 
Hữu Tài: “Nàu... có thấy gì không? ” 

Lục Hữu Tài đáp: “Hình như có người chạy sang phía bên phải. Nhanh quái ” 

Những tên khác cũng đều dừng lại theo, chỉ có lvan là muốn lập tức bắt được người đẹp, xông 


lên nhanh nhất: “Mặc mẹ là cái gì, cứ đuổi theo làm thịt hết từng đứa một. Tao muốn đứa con 
gái kia, tao muốn đứa con gái kial ” 


Lôi Ba vươn tay, giữ chặt lấu con gấu Nga cao hơn hắn cả một cái đầu. “Mày biết cái đếch gì! 
Nếu chúng vòng ngược ra phía sau cắn trộm thì bọn ta lại rơi vào thế bị động đấy. Trong đám ấu 
có một thằng thân thủ thế nào, có phải mày chưa thấy đâu! ” 


Lôi Ba quát lên như thế, luan cũng không dám xông lên nữa, tuy hắn to đầu hơn Lôi Ba, nhưng 
nếu động tay động chân thật, hắn cũng không dám chọc đến tên họ Lôi nàu. 


“Vậu... vậu giờ tính sao? ” Những cái bóng phía trước mỗi lúc một xa, Brian xòe tay ra hỏi. 


“Quay lại. Chúng nó không thoát được đâu.” Nhìn vết máu nhỏ xuống đám cỏ, Lôi Ba nhe răng 
cười, liên lạc lại với Tâu Mễ. 


Lúc bọn chúng về đến chòi câu, Hồ Tử đang băng bó vết thương, hắn bị đạn xuyên qua bắp ta, 
loại áo chống đạn này không bảo vệ được tứ chi. Vừa bước vào, Max đã chun mũi hít mạnh, 
bước đến bên cạnh bọn Lâm Nhiệm, hít hít ngửi ngửi một lượt: “Trên người bọn mày có mùi gì 


Trang 1.833/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đấy? ” 


“Làm quái gì có mùi mẽ gì? ” Mấy tên vừa quay lại đều đưa cổ áo lên mũi hít mạnh, chẳng hiểu 
mô tê gì. lvan nói: “Tao chỉ ngửi thấu mùi đàn ông thôi, trên người tao từ nhỏ đã rất đậm mùi 
đàn ông rồi.” 


“luan, ngày mai trên người mày sẽ có thêm nhiều mùi đàn bà nữa, ha ha! ” Cả bọn liền cười phá 
lên dâm đãng. 


Trở về làng Công Nhật Lạp, việc đầu tiên cần làm là xử lý vết thương. Trác Mộc Cường Ba đúng 
là chỉ bị xước sát sơ sơ, cùng một bên má bị ba viên đạn sượt qua, không biết có phải may mắn 
hay không, giờ đây trên mặt gã đã có thêm ba vết thương trông như râu mèo. Đội trưởng Hồ 
Dương cũng không bị thương nặng, máu trên người anh là của Lữ Cánh Nam chảy xuống, cô 
thoát được khỏi vòng vây của kẻ địch, nhưng dù sao thân thủ cũng chưa bằng được pháp sư Á 
La, bị một viên đạn xuyên qua giữa xương vai và xương quai xanh, một viên khác ghim vào bắp 
đùi, về sau lại phải quần thảo tay đôi với con gấu Nga khủng khiếp kia một hồi, vết thương càng 
sâu thêm. Nhưng trên đường quay về, cô vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa chạy vừa 
bắn trả, lại còn nhiều lần yểm hộ cho đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Nhìn vệt máu 
nhuốm đỏ cả vùng ngực dưới ánh đèn, Trác Mộc Cường Ba không khỏi thầm kinh hãi: “Người 
đàn bà này là thể loại gì vậy? Lẽ nào Mật tu giả đều không biết đau là gì hau sao? ” 


Đêm nay vậy là không thể nghỉ ngơi được nữa, cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng, biết đâu sáng 
sớm ngày mai, kẻ địch lại vác đủ loại vũ khí hạng nặng mà họ chưa gặp bao giờ xông tới càn 
quét cũng không chừng. Cạm bẫy phía cổng làng cần phải gia cố tăng cường, dù cho dùng đến 
các loại vũ khí có sức phá hoại lớn như mìn cỡ nhỏ, thuốc nổ kẹo cao su... cũng chưa đủ. Trác 
Mộc Cường Ba kiểm tra lại đạn được còn lại, nếu kẻ địch vâu khốn ngôi làng này, liệu bọn gã 
cầm cự được bao nhiêu lâu chứ? Dù sao thì nơi nàu cũng chẳng còn cách Bạc Ba La thần miếu 
bao xa nữa, bọn đối phương chỉ cần tiêu diệt nhóm của gã, là đã có thể hoành hành bá đạo ở 
nơi nàu, chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt quay sang hỏi gã: 
“Có cần báo cho dân làng không? Để mọi người còn biết mà đề phòng.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “ÀA, dĩ nhiên, tôi quên mất đấy.” 


Đội trưởng Hồ Dương lại nói: “Nhưng cậu đã tính toán kỹ chưa, những dân làng ấy sẽ nghĩ thế 
nào? Chính chúng ta đã mang lũ ma quở và sự hủy diệt đến đây, tất cả đều là lỗi của chúng ta 
đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: “Giờ chẳng kịp lo những chuyện ấu nữa đâu, cần phải báo cho 
họ mới được, bằng không dân làng sẽ chết oan chết ức mà chẳng hiểu vì sao. Ngoài ra còn phải 
cho họ hiểu được uy lực đáng sợ của súng ống và thuốc nổ nữa.” 

Lúc này, Trương Lập mới hoảng hốt lật đật lao vào, vừa bước qua cửa đã oang oang cất tiếng: 
“Cường Ba thiếu gia, không xong rồi, có nhiều `người Lỗ Mặc' lắm! Hả? Mọi người sao vậy? ” 
Bấy giờ, anh mới để ý thấy vết máu lấm tấm trên người Trác Mộc Cường Ba, đội trưởng Hồ 
Dương và pháp sư A La. 

Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Mã Cát đâu? ” 


Trương Lập gãi gãi đầu, thế thọt nói: “Mã... Mã Cát gì cơ? Cô ấy đang ngủ trong phòng mà.” 


Trang 1.834/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Anh chàng đã lén lút đưa Mã Cát về phòng trước, vẫn còn tưởng không ai hay biết chuyện gì. 


“Hoàn thành nhiệm vụ rồi! Hai cái đứa này thật là chẳng ra sao, lại bị bọn người Lỗ Mặc đuổi 
giết.” Nhạc Dương vừa vào cửa đã cáu kỉnh làu bàu, nhìn thấu Trương Lập, tức thì kêu lên một 
tiếng kinh ngạc: “Ô, nhanh thật đấy, tôi còn tưởng anh vẫn đang ở trong phòng Mã Cát cơi ” 
sau đó lại nhanh nhảu quay sang hỏi: “Cường Ba thiếu gia, vết thương của mọi người... ” 


Mặt Trương Lập tức thì đỏ bừng lên như trái cà chua chín, chỉ tay vào Nhạc Dương và Ba Tang, 
lắp bắp nói: “Hai... hai người! Thì ra là hai người! ” Thảo nào anh luôn thấu kỳ lạ, bọn người Lỗ 
Mặc ấy vốn đang bám riết lấu bọn họ, sau rồi chẳng hiểu sao lại ngừng truy kích, hình như còn 
nghe thấy tiếng súng. 


Nhạc Dương dấu mỏ lên: “Không phải chúng tôi, hai người làm sao thoát dễ dàng thế được...” 


Trác Mộc Cường Ba xua tay nói: “Tạm gác chuyện của Mã Cát lại, chuyện người Lễ Mặc kia là 
thế nào.” 


Trương Lập và Mã Cát đang nằm trên thảm cỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh giống 
như tiếng thổi tù và, Mã Cát bảo với Trương Lập, hình như người Lỗ Mặc bị khiêu khích gì đó. 
Trương Lập vội hoảng hốt bế cô lên chạy thắng một mạch, lần nàu anh chỉ mang có một món 
vũ khí, mà cũng không phải loại đối phó được với bọn người Lỗ Mặc ấy. Trong lúc bỏ chạy, 
Trương Lập phát hiện có rất nhiều người Lỗ Mặc, dường như chúng đang tụ tập về nơi nào đó, 
nhưng vẫn có một nhóm nhỏ tách ra truy đuổi anh và Mã Cát, nhưng về sau hình như đã bị cản 
lại. 


Trương Lập kể xong, Nhạc Dương lại bổ sung thêm. Anh và Ba Tang đứng ở chỗ cao, độ cảnh 
giới cũng cao hơn, theo quan sát của họ, bọn người Lỗ Mặc từ bốn phương tám hướng dường 
như đều bị thu hút cả về một chỗ, đang tụ tập về phía mép bình đài gần thôn làng. Họ không 
dám khẳng định lũ người Lỗ Mặc ấu có ú đồ tập kích làng Công Nhã Lạp hay không, vì vậy chỉ 
giết chết đám đuổi theo Trương Lập và Mã Cát, rồi trở về báo cáo luôn. 


Vừa dứt lời, Nhạc Dương lại hỏi: “Cường Ba thiếu gia, sao mà mọi người bị thương vậy? Giáo 
quan và Mẫn Mẫn đâu? ” 


Trác Mộc Cường Ba đứng lên nói: “Cánh Nam bị thương, Mẫn Mẫn đang giúp cô ấu. Tôi đi báo 
với họ một tiếng, đội trưởng Hồ Dương sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện.” Rốt cuộc là sao 
vậy? Hôm nay là ngày hạn của họ chăng? Bọn người Lỗ Mặc cũng muốn tấn công ngôi làng nàu 
ư? Trác Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu, cố gắng hất văng những ý nghĩ hoang đường ấy ra ngoài. 


Viên đạn đã được gắp ra, Đường Mẫn đang băng vai cho Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba 
định gõ cửa, không ngờ vừa đụng khẽ vào cánh cửa đã bật mở ra, gã tưởng vết thương của Lữ 
Cánh Nam đã xử lý xong rồi, liền bước vào nói: “Bọn Nhạc Dương mang về một tin xấu, người 
Lỗ Mặc...” Ánh mắt gã dừng lại trên bộ ngực trắng như tuyết, lập tức biết mình đã sai lảm. 


Đường Mẫn cuống quýt kêu lên: “Anh... anh vào làm gì thế? Mau ra đi! ” 


Trác Mộc Cường Ba vội khép cửa lại, đứng bên ngoài nói: “Có rất nhiều người Lỗ Mặc, hình 
như đang tiến về phía ngôi làng này, không hiểu nguyên nhân vì sao.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Anh thấu nên làm thế nào thì cứ làm vậy đi, anh là đội trưởng kia mà.” 


Trang 1.835/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba quay trở lại, bảo Trương Lập khởi động hệ thống radar, tất cả sẵn sàng vũ 
khí, chuẩn bị quuết tử chiến một trận. 


Lúc nàu, âm thanh nghe giống tiếng tù và kia lại vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, tựa như 
có vô số người Lỗ Mặc đang sẩm sập tràn về phía ngôi làng như cơn nước thủy triều dâng. Dân 
làng đều giật mình thức giấc, ai nấu hoảng hốt bất an, vội chạu sang các nhà thông báo lẫn 
nhau, có người quò sụp xuống cầu khấn. Hơi thở của thần Chết đã mù mịt bao phủ khắp xung 
quanh thôn Công Nhật Lạp này rồi. 


Mã Cát cũng bị kinh động, cô chạy đi tìm Trương Lập, hụ vọng biết được tin tức gì đó. “Bọn 
chúng, bọn người Lỗ Mặc, có tấn công làng ta không? Em chưa từng nghe thấy nhiều người Lỗ 
Mặc cùng kêu gào như thế bao giờ cả.” 


Trương Lập nhẹ nhàng đỡ lấy Mã Cát, để cô dựa vào người mình, thì thầm nói: “Em ra đây làm 
gì? Trở về nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì đâu, chúng làm sao mà xông vào làng được.” 


Pháp sư Á La nhắm mắt lắng nghe phương hướng phát ra âm thanh, cặp mắt bỗng mở bừng ra: 
“Dường như mục tiêu của chúng không phải ngôi làng này, mà là, hướng của kẻ địch! ” 


Nhạc Dương và Trương Lập đã biết chuyện gì xảu ra, đương nhiên hiểu được ý của pháp sư Á 
La. 


Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra lời nhắc nhở của Sean: “Sau khi ném cái này về phía kẻ địch, 
phải chạy thật nhanh, càng xa càng tốt, đừng để tự chuốc vạ vào thân.” Lẽ nào là... 


Bọn Tây Mễ cũng không tên nào ngủ được, có điều, chúng không ngủ là vì hưng phấn. Trong 
làng sẽ có gì chứ? Có những súc thịt lớn, có rượu ngon, lại còn có cả vô số mỹ nữ, đương nhiên, 
nếu có vàng bạc châu báu gì gì đó thì càng tết. Bọn chúng thu xếp lại hành trang, ba lô, túi 
xách. Đã biết vị trí ngôi làng ở đâu, giờ còn gì phải do dự nữa? Tuy có mấy tên người hiện đại 
giống như bọn chúng bảo vệ cho ngôi làng ấy, nhưng trang bị của đối phương không hoàn thiện 
như chúng, nhân số cũng không bằng. Chỉ cần đợi đến khi trời sáng là có thể tấn công vào làng, 
tiêu diệt hết kẻ địch, hừ, mọi người sống trên vùng đất này đều phải cúi đầu, đám người nguyên 
thủy cầm cung nỏ với giáo dài ấu, lấy gì ra để đối kháng với súng máy và lựu đạn cơ chứ? I 


Đúng lúc ấu chợt có âm thanh “ù... ù...” như tiếng còi hơi từ đằng xa vắng lại. Kù quái, còi hơi? 
Á! Là bọn thần lằn hai chân, loài sinh vật đáng ghét nhất trong khu rừng này, bọn chúng như là 
một lũ quân du kích, chốc chốc lại ập ra đột kích mọi loài động vật trong rừng, cả bọn Tâu Mễ 
cũng không ít lần nếm mùi đau khổ rồi. 


Tâu Mễ lập tức trở nên căng thẳng, vội khoát tau bảo Lâm Nhiệm: “Lên câu, lên cây, xem rốt 
cuộc xảy ra chuyện gì. Hình như chúng ta chưa bao giờ gặp phải nhiều thằn lằn thế này, đúng 
không? ” 


Lâm Nhiệm lên cây, lắp đặt thêm ăng ten cho radar. 


“Không xong tồi, đại ca.” “Lớn chuyện rồi, tao thấy chúng ta phải...” Dick vừa dứt lời, Max liền 
buột miệng nói theo, mới được nửa câu đã sực nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt. 


“Chuyện gì vậy? ” Tâu Mễ lại bắt đầu sờ sờ lên vết sẹo trên mặt, đó là tín hiệu nguy hiểm. 


Trang 1.836/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Có, có rất nhiều thằn lằn từ bốn phía dồn cả lại khu vực quanh đây, không biết mục tiêu của 
bọn chúng có phải là ngôi làng đằng trước kia không. Đại ca xem, đâu đâu cũng thấu chúng.” 


Chỉ thấy trên màn hình hiện ra hơn trăm điểm sáng nhấp nháy, đều đang di chuyển về cùng 
một hướng. Tâu Mễ nói: “Khoảng cách, phương hướng, tốc độ.” 

Lôi Ba lập tức đáp: “Con gần nhất chỉ cách chưa đầy hai mươi ki lô mét, chúng đang đi qua ngôi 
làng phía trước, hình như không hề có ý định tụ tập ở đó. Tốc độ khoảng bốn mươi ki lô mét 
một giờ, không phải vận tốc lúc săn mồi, chúng tiến lên theo từng nhóm năm ba con một. Có 
vẻ như tất cả bọn thằn lằn ở khu vực quanh đây đều tụ tập cả lại rồi, thật hết sức bất bình 
thường.” 


“Nếu không phải ngôi làng ấy, thì mục tiêu của chúng có thể ở đâu? ” Max lấm bẩm nói một 
mình. 


Tây Mễ ra lệnh: “Chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đã, mặc xác chúng nó, bọn ta cứ lo thân mình trước 
đã. Lâm Nhiệm, xuống đây! ” 


*A, Sean! Sao lại quên mất hắn chứ! Khốn kiếp thật! ” Max bỗng dưng kêu toáng lên, khiến cả 
Tây Mễ cũng giật bắn mình, Max đuỗn mặt ra, cuống cuồng nói bằng tiếng Anh: “Nếu không 
phải là cái làng ấy, thì còn là ai được nữa? Chính là chúng ta đấy! Đã bảo lúc trở về bọn này có 
mùi gì là lạ mà lại, lúc chúng mày đuổi theo đám người ấy, có bị chúng tấn công ngược lại 
không? Ý tao là có thứ vũ khí nào bất bình thường không, như là lọ chai, hau hộp, hoặc túi 
nvlon gì gì đó! Có không hả? Có không hả? ” 


Cả đám người đều ngẩn cả ra. Tây Mễ quát lên: “Nhớ lại đi! Có nghe nó nói gì không hả? Có bị 
ném chai lọ hay túi nụlon gì không? ” Y hiểu rất rõ, cái tên Max nhát gan này đột nhiên dám lớn 
tiếng như vậy, chắc chắn phải có nguyên do gì đặc biệt. 


Định Minh Hữu nghĩ ngợi giâu lát, rồi nói: “À, thủ tỉnh có tính không? ” 
“Thủy tinh! Mày nói là thủy tinh hả? ” Max sợ đến nỗi giọng nói cũng phát run lên. 
Dịck hỏi: “Thủy tỉnh? Thủy tỉnh gì hả? ” 


Định Minh Hữu liền nhắc: “Chúng mày quên rồi à? Lúc đuổi theo bọn chúng, không hiểu đứa 
nào ném ngược lại một quả lựu đạn, không ai bị thương, nhưng thằng Steven bị mảnh thủy tinh 
bắn sướt qua rách cả mặt, mày còn hỏi tao, sao ở đây lại có mảnh thủy tinh còn gì.” 


“A, phải đấu.” Steven rờ rờ vết thương nhỏ trên má, cuối cùng cũng nhớ ra. 


Mặt Max tái mét, lắm bẩm nói: “Vậy là đúng rồi, chắc chắn bọn thằn lằn ấy đang nhằm vào 
chúng ta... mẹ ơi là mẹ! Nghe đây, tất cả những người có mặt trong phạm vi nổ của quả lựu đạn 
ấu, mau cởi hết quần áo ra, rồi cả bọn mau rời khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Tao cũng không 
biết phải chạy đi đâu mới thoát được, nhưng có lẽ tìm nơi nào có nước thì tốt hơn.” 


“Cởi quần áo? ” Tây Mễ vươn tay chụp lấy Max, định nhìn cho rõ xem thằng Tây cao lớn này có 
phải đã sợ đến phát rồ rồi hay không, “Mày nói cái gì hả? ” 


Max bình tĩnh nói: “Là một loại kích thích tố dụ bọn dã thú đến. Giờ không kịp giải thích nữa, 
tóm lại là phải làm như vậy, tin tôi đi đại ca. Tôi vẫn chưa muốn chết sớm vậy đâu.” 


Trang 1.837/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lôi Ba nói: “Nó nói cũng có lý. Đại ca, những đốm sáng kia đang đang tiến về phía này.” 


Con mắt tam giác của Tâu Mễ nheo nheo lại, bắn ra những tia lạnh lẽo rợn người, y gầm lên 
một tiếng: “Còn không làm theo lời nó đi? Lột sạch quần áo của chúng mày ra cho taol ” 


Định Minh Hữu nói: “Nhưng đại ca, cởi hết thì bọn em mặc gì? ” 


“Màu cần mạng hay cần mặc quần áo? ” Giọng Tây Mễ thấp hắn xuống, nhưng ngữ khí lại băng 
lạnh khiến người ta nghe mà phát run lên. 


“Một cái lọ thủy tinh chứa đầu chất lỏng? ” Pháp sư Á La nghe Trác Mộc Cường Ba kể xong, 
không khỏi thảm kinh ngạc. Ông đã biết đó là thứ gì rồi, đồng thời cũng càng khẳng định chắc 
chắn thân phận của Sean hơn, một người yêu thích động vật tuyệt đối không thể có trình độ ấu 
được! Nhìn những đốm sáng đang tràn vẻ phía doanh trại của kẻ địch trên màn hình, pháp sư Á 
La khẽ mỉm cười. 


“Đấu chính là chất thông tin gì đó mà anh Sean để lại đấy à? ” Trương Lập đứng bên cạnh hỏi. 
Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. 


Lúc nàu, Lữ Cánh Nam đã mặc lại quần áo, cùng với Đường Mẫn bước ra ngoài, thấu cả hội vẫn 
còn ở trong phòng mà không ra ngoài đầu làng phòng ngự, liền hỏi: “Sao vậy? Không cần ra 
cổng làng phòng thủ à? ” 


Pháp sư Á La lắc đầu: “Tạm thời quan sát một chút đã, có thể kẻ địch đã trúng phải Dẫn cổ. 
Cường Ba thiếu gia đã ném ra.” 


Lữ Cánh Nam lập tức hỏi: “Sean? ” 


Pháp sư Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, nếu đúng là chất thông tin ấu gâu 
ra, vậu thì thủ đoạn này thực sự quá sức hữu hiệu, lẽ nào Sean đúng thật là... 


Trong tiếng tù và từ đằng xa vẳng lại, còn kèm theo tiếng súng và tiếng nổ. Pháp sư Á La khẽ 
nói: “Bắt đầu rồi.” 


Lữ Cánh Nam cũng nói: “Xem ra phải đến mai mới biết kết quả rồi.” Cô khẽ vuốt vuốt lại mái 
tóc, dù Sean là người thế nào, thì lần này anh ta cũng đã cứu họ một mạng, trước đây đối đãi với 
Sean như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? 


Khóe mắt của Ba Tang khẽ giật giật. Cổ độc, càng lúc anh ta càng không thể hiểu nổi thứ ấy. 
Cổ độc tuyệt hậu 


Cả bọn Trác Mộc Cường Ba và dân làng Công Nhật Lạp cùng trải qua một đêm không ngủ. 
Sáng sớm hôm sau, khi người Lỗ Mặc đã tản đi, pháp sư À La, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang 
liên trở lại chỗ kẻ địch cắm trại. 


Sau trận chiến kịch liệt hồi đêm, khắp chốn đâu đâu cũng đầy những chân tay đứt lìa của bọn 
người Lỗ Mặc, còn có mấy con thú hoang không biết tên đang tranh nhau cắn xé những cái xác 
đó, thể hình không lớn lắm, vừa thấy người sống, liền nhanh chóng chạy mất tiêu. 


Cái chòi câu đã sụp hẳn, trong đống hoang tàn họ phát hiện ra những mảnh vải vụn rách bươm 


Trang 1.838/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bét, súng máu, những miếng kim loại. Sau khi khảo sát, pháp sư Á La kết luận: “Chết tại chỗ 
hai tên, có điều, ở đây ít nhất có đến ba mươi cái xác người Lỗ Mặc. Bọn chúng rút lui theo 
hướng này.” Pháp sư Á La chỉ ra chỗ phía bên ngoài của tầng bình đài thứ hai. 


Ba Tang nói: “Bọn chúng không còn bao nhiêu đạn dược nữa rồi, cuộc chiến vẫn chưa kết 
thúc.” Theo kết quả tối qua họ quan trắc được, bọn người của Tâu Mễ và lũ thằn lằn được dân ở 
đây gọi là người Lỗ Mặc ấy đã quần nhau một lúc ở quanh cái chòi câu này, về sau vì số lượng 
người Lỗ Mặc đông quá, bọn chúng mới buộc phải mở ra một con đường máu, bắt đầu rút lui, 
nhưng lũ người Lỗ Mặc cũng vẫn đuổi riết không tha. 


Kẻ địch chạy vào sâu trong rừng, chắc hắn cũng vì sợ lũ chim khổng lồ ở mép bình đài kia, lần 
theo dấu vết những cái xác người Lỗ Mặc đến tận gần chỗ vách đá, rồi lại đi tiếp thêm tầm chục 
câu số nữa, họ phát hiện ra ba cái xác người bị cắn xé tả tơi. Tới đó thì họ dừng lại, trở về làng 
Công Nhật Lạp báo tin với mọi người. 


“Tốt quá! ” Trương Lập hưng phấn thốt lên: “Giờ thì không sợ chúng trở lại tấn công thôn làng 
rồi, bọn chúng cũng chẳng còn sức mấy nữa.” 


Anh nghĩ ngợi giây lát, rồi lại cười hì hì nói với Lữ Cánh Nam: “Giáo quan, cô bị thương nặng 
vậy, có lẽ chúng ta nên ở lại đâu nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhỉ.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Tôi bị thương nặng mà sao cậu vui vẻ thế? Vết thương của tôi chẳng là gì 
cả, đừng quên mục đích của chúng ta. Giờ kẻ địch đã vượt lên trước rồi, lại không có bằng chứng 
gì chứng tỏ chúng đã chết hết. Phải biết rằng, phạm vi nổ của quả lựu đạn Cường Ba thiếu gia 
ném ra chỉ ảnh hưởng được đến bốn năm tên mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải mau chóng bắt kịp 
bọn chúng. Nếu bọn chúng tiêu diệt những làng phía trước, thậm chí đánh thẳng đến Tước Mẫu, 
vậy thì cổ độc của Cường Ba thiếu gia coi như hết cách rồi. Vì vậu, chúng ta phải xuất phát ngau 
hôm navl ” 


Thần sắc Trương Lập tức thì trở nên sầm sì ảm đạm. Nhạc Dương cười hích hích châm chọc: 
“Anh được đấy... hí hí, bên hồ nước dưới ánh trăng, bãi cỏ lau thật đẹp biết mấy.” 


Mặt Trương Lập đỏ bừng lên, hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói: “Bây giò, Mã Cát là vợ tôi 
tÔI” 


“ÔI ” Nhạc Dương nói: “Chuyện đã rồi, chuyện đã rồi, cái đồ ăn cơm trước kẻng.” 


Trương Lập vội nói: “Không, không phải thế.” Đến tối qua anh mới biết, thì ra anh nhận đóa 
hoa đỏ của Mã Cát tặng, rồi lại cài nó lên đầu cô, vậy là đã thừa nhận Mã Cát là vợ mình, chẳng 
trách Mã Cát lại chủ động như thế. Trong suy nghĩ của cô, đó là việc người vợ cần phải làm. 
Trương Lập gãi gãi đầu, nói qua nói lại một hồi lâu mới giải thích rõ được chuyện nàu. 


Nhạc Dương nói: “Nhưng làm vậy là phi pháp đói! ” 

Trương Lập giận dữ quát: “Cái thằng này, nói nữa thử xem, tôi đánh đấy! ” 
Nhạc Dương vẫn toét miệng cười hì hì. 

“Vậu, cậu tính sao? ” 'Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh hỏi Trương Lập. 


Trương Lập lấy làm khó xử. Anh nhất định phải đi cùng mọi người, về điểm này thì không gì có 


Trang 1.839/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể thay đổi được, nhưng nếu cứ đi thế này, anh lại có cảm giác mình giống như những gã bạc 
tình lang trong truyền thuyết quá. Đặc biệt là khi vừa mới “chiếm đoạt” thân thể của người thiếu 
nữ ấy, lại “chiếm đoạt” cả trái tim cô, như vậy thì có khác nào những kẻ lãng tử đa tình trong 
truyện đâu cơ chứ? Nếu Mã Cát có con với mình thì sao? Chậc chậc, nghĩ xa quá rồi. Trương 
Lập khổ sở vò đầu bứt tóc, thực chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Mã Cát nữa, nên nói thế 
nào với cô bây giờ? 


Mã Cát ở bên cạnh nhìn Trương Lập đang ủ ê rầu rĩ, trong lòng cũng thầm nhủ: “Tại sao anh 
Lập lại buồn như vậy? Tại sao mọi người đều nhìn anh ấy với ánh mắt đó? Lẽ nào anh ấu đã làm 
gì sai? Lẽ nào, Mã Cát trở thành vợ anh Lập, nên mọi người đều nhìn anh ấu với ánh mắt thù 
địch? À, phải rồi, họ có sáu người đàn ông đi cùng nhau, tình thân như anh em, vậy mà Mã Cát 
chỉ thành vợ của anh Lập thôi, những người khác đương nhiên là không vui rồi.” 


“Ưm, thế này...” Mã Cát ngượng ngùng đứng dậy nói: “Em có thể, có thể trở thành vợ của tất 
cả mọi người. ” 


Tất cả đều đần thối mặt ra, nhất thời đều không kịp phản ứng. 


“Em có thể trở thành vợ của tất cả mọi người.” Mã Cát tự hào lặp lại một lần. “Vậy là mọi người 
đều vui vẻ rồi đúng không.” Cô thầm nghĩ. 


*Phụt...” Nhạc Dương đang cảm cốc nước, vừa nhấp được một chút đã phì cả ra ngoài, đội 
trưởng Hồ Dương mỉm cười, nhưng nhìn cũng có vẻ rất thích thú; sắc mặt Ba Tang hơi đực ra; 
đến cả Trác Mộc Cường Ba cũng trợn tròn mắt, làm Đường Mẫn tức tối véo gã một cái thật 
mạnh, chỉ có pháp sư Á La là lặng lẽ chắp tay kết thủ ấn, lầm nhầm niệm kinh. 


Phản ứng của Trương Lập là dữ dội nhất, anh chàng nhảy dựng lên như con mèo bị ai giẫm phải 
đuôi. “Các, các người...” Ngón tay chỉ vào mặt Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, vẻ mặt kích động 
khôn cùng, cuối cùng ngón tay và ánh mắt của anh khóa chặt lên gương mặt đang cười toe toét 
của Nhạc Dương: “Cậu cười cái gì? Có cái gì đáng cười đâu chứ? Không được cười! Cấm không 
ai được cười! ” 


Nhạc Dương thực sự không sao nín nổi cười, hai vai giật giật, nói không ra hơi: “Tôi, hí hí, tôi 
nghĩ...” 


“Nghĩ cũng không được! ” Trương Lập nhảy lên chồm chồm. “Đừng tưởng tôi không biết cậu 
đang nghĩ gì! Từ lâu cậu đã nghĩ thế rồi! Nói cho cậu biết, cậu mà còn suy nghĩ này trong đầu, 
tôi... tôi, hừ! Chẳng anh em gì nữa! Hừ! Thật đúng là... ” 


Trương Lập tức đến lỗ mũi xịt khói, nhưng lúc quay người lại đối diện với Mã Cát, lại không biết 
phải mở miệng thế nào. Anh đặt tau lên vai Mã Cát, nhăn nhó nói: “Mã Cát à, anh phải nói với 
em, chuyện này, em... em... em sao có thể nghĩ như vậy được chứ? ” 


Mã Cát nghiêng nghiêng mặt nhìn Trương Lập, không phải ai cũng đều rất vui vẻ đấy sao? Cô 
đang định cất tiếng, Trương Lập đã ghé tai sát vào, căng thắng thì thâm: “Nói, nói nhỏ cho 
mình anh nghe là được rồi.” 


Mã Cát liền nói ra ý nghĩ cổ quái của mình, xong rồi còn ấm ức cao giọng: “Có gì không ổn đâu 
chứ? ” 


Trang 1.840/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập nghe được cái lý do khiến anh dở khóc dở cười ấu, bối rối vò đầu bứt tóc, chẳng biết 
phải làm sao nữa. Sao lại như vậu được chứ? Lẽ nào cô không biết, một người vợ chỉ nên chung 
thủy với người chồng duy nhất của mình hay sao? Cuối cùng, Trương Lập đành thử giải thích 
cho Mã Cát biết thế nào là chế độ một vợ một chồng. Chẳng ngờ, vẻ mặt Mã Cát lại như thể 
không sao tin nổi đó là sự thực, ý chừng cảm thấu thực sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời 
này lại có chế độ như thế. Chỉ nghe cô nói với giọng hết sức ngạc nhiên: “Làm sao thế được? 
Một người vợ, thì phải có rất nhiều chồng mới đúng chứ? Em còn có năm bố đây này.” Mã Cát 
giơ bàn tau nhỏ nhắn của mình lên trước mắt, năm ngón tay, không thừa, không thiếu. 


Trương Lập trợn mắt đến nỗi con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Pháp sư Á La liền lên tiếng: “Ở 
đây họ theo chế độ một vợ nhiều chồng.” 


“Tại sao lại như vậy? ” Trương Lập hỏi ngay tắp lự. 


Pháp sư Á La lắc đâu: “Không biết, theo tôi hiểu, thường là những gia đình tương đối nghèo mới 
có trường hợp anh em cùng lấy chung một người vợ. Trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, 
ở một số vùng nghèo đói lạc hậu của Tây Tạng vẫn còn giữ tập tục này, về sau dần dần đã bị 
chế độ một vợ một chồng thay thế. Có điều, ở đây hình như không phải thế, vả lại, nam đỉnh 
trong làng ít như vậy, theo lẽ phải là chế độ hôn phối một chồng nhiều vợ mới đúng chứ nhỉ, 
sao lại thành một vợ nhiều chồng được? Có lẽ, chúng ta phải hỏi Địch ô đại nhân mới biết 
được. ” 


Đầu Trương Lập như muốn nổ tung, vội vàng giải thích với Mã Cát về những điểm ưu việt của 
chế độ một vợ một chồng. 


“Không phải như em nghĩ đâu. ” 
“Nhìn họ có điểm gì giống người chưa có vợ đâu chứ? ” 
“Em hiểu lầm hết cả rồi.” 


“Em nhìn họ kìa, người kia, cả người kia nữa...” Trương Lập vừa thì thầm rủ rỉ với Mã Cát, vừa 
không ngừng đảo ánh mắt liếc qua chỗ Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam. 


Mã Cát chốc chốc lại khẽ thốt lên kinh ngạc: “Hả, một người lại có hai người...” Trương Lập vội 
vội vàng vàng bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Hai người cứ rì rà rì rầm, toàn nói chuyện 
về bọn Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt như kẻ trộm ấy của Trương Lập khiến Lữ Cánh Nam nhìn 
mà phát bực, cô gắt lên: “Trương Lập, cậu lầm bà lầm bầm cái gì thế? Nói lớn tiếng lên xem 
nào! ” 


“Đâu... đâu có gì, tôi chỉ cải chính lại một số hiểu lắm thôi mà... à, ha hal ” Trương Lập cười 
khan mấy tiếng. Có cho ăn gan giời, anh chàng cũng chẳng dám lớn tiếng nói chuyện vừa nã. 


“Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này nhỉ? ” Ba Tang hờ hững lên tiếng. 


Lữ Cánh Nam gật đầu nói: “Ứm, cũng đến lúc lên đường rồi. Phải đến báo với Địch ô đại nhân 
một tiếng, tiện thể cũng hỏi xem hành trình tiếp theo thế nào. Đi thôi.” 


Mọi người đều đeo ba lô, loạt soạt đứng dậy, liếc nhìn Trương Lập với những ánh mắt khác 
nhau, sau đó lần lượt ra khỏi gian phòng. Nhìn các đồng đội từng người từng người một đi ra, 


Trang 1.841/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập càng thấy căng thẳng bội phần. Anh ngập ngừng, ấp a ấp úng, vấn đề lúc nàu 
không chỉ là làm sao nói lời từ biệt với Mã Cát, mà nghiêm trọng hơn, là phải uốn nắn lại quan 
niệm đáng sợ kia của cô, cái gì mà một người vợ phải có nhiều chồng mới đúng chứt Tuyệt đối 
không thể nào chấp nhận được! 


Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Lập cảm thấy, không gian nơi đây sao mà chật hẹp 
thế, anh và Mã Cát gần kể bên nhau đến thế, nhưng, tại sao lại luôn có cảm giác mình không 
giữ nổi Mã Cát? Cảm giác trống rỗng, bất lực ấu khiến lòng anh như bị nhấn chìm trong cơn 
sóng tự trách chính mình. 


“Anh Lập, phải đi rồi à? ” Mã Cát khẽ nhắc lại. Mặc dù đã biết hết từ đêm trước, mặc dù trong 
lòng cũng đầy lưu luyến, không nỡ rời xa. Thế nhưng, người đàn ông này đã mang đến cho cô 
những hồi ức đẹp đẽ, quý giá nhất, cô còn mong cầu điều gì nữa đây? Cô chỉ nhoẻn miệng khẽ 
cười, nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất mãn nguyện. 


Trương Lập gắng hết sức để lòng mình tĩnh lặng trở lại, ôm chặt Mã Cát vào lòng: “Mã Cát, tin 
anh đi, anh thực lòng muốn ở bên em mãi mãi. Nhưng anh là một người đàn ông, những người 
bạn cùng đi với anh kia, bọn anh là một thể thống nhất, mỗi người đều bị sợi dâu vận mệnh trói 
chặt lại với nhau, mang trên vai một sứ mệnh không thể không hoàn thành. Vì vậy, anh buộc 
lòng phải tạm thời la xa em. Nhưng em phải tin rằng, anh nhất định sẽ trở về, anh nhất định sẽ 
đưa em ra xem thế giới bên ngoài kia, đưa em đi ngắm nhìn bầu không hằng đêm đều có trăng 
sao kia. Thực ra, đối với chuyến đi lần này, anh cũng không nắm chắc lắm, cũng từng nghĩ đến 
chuyện mình sẽ phải chôn thâu ở mảnh đất xa lạ này. Thế nhưng, kể từ hôm nay, anh sẽ vì em 
mà sống cho thật tốt. Tin anh đi, hãy đợi anh trở về.” 


Mã Cát chớp chớp đôi mắt to tròn, áp mặt vào lồng ngực Trương Lập, dịu dàng nói: “Em sẽ đợi 
anh mãi mãi.” 


Kế đó, Trương Lập liền đi vào trọng điểm: “Ừm, nhưng mà... em không được, ngàn vạn lần 
không được tìm thêm chồng nữa. Anh... anh sợ, sợ họ không biết yêu em... anh...” 


Mã Cát lại càng ôm chặt hơn: “Em biết rồi, anh Lập, em không đi tìm chồng nào khác nữa, em 
sẽ đợi anh trở về, đợi mãi...” Cảnh vật trước mắt như mờ ởi, đó là gì vậy? Phải chăng chính là 
cảm giác hạnh phúc? 


SỐ), chuyện đó hả, thực ra đúng như pháp sư Á La đã nói, đều là vì nhu cầu sinh sôi nảu nở của 
chủng tộc, chúng tôi mới buộc phải theo chế độ một vợ nhiều chồng này.” Khi gặp Địch ô đại 
nhân, Nhạc Dương vẫn không nhịn được giúp Trương Lập hỏi thăm chuyện ấy. Địch ô An Cát 
Mẫu giải thích: “Mọi người cũng biết rồi đấy, ở vùng đất này đã từng một độ có rất nhiều thôn 
làng và thành bang, mỗi thôn làng đều có hơn vạn nhân khẩu. Nghìn năm trước, chúng tôi có 
nhiều chế độ hôn phối cùng tồn tại, quý tộc và những người giàu có thì một chồng nhiều vợ, 
người bình thường đa phần đều là một vợ một chồng, còn những gia đình cực kỳ nghèo khó thì 
buộc phải mấy anh em lấy chung một người vợ, vì không đủ sính lễ, cũng không gánh vác được 
cuộc sống có quá nhiều nhân khẩu. Truyền thuyết kể rằng, thời ấy cũng là một thời kỳ vô cùng 
hỗn loạn, năm nào cũng có đánh trận, trận nhỏ thì cứ liên tu bất tận chẳng bao giờ ngừng, trận 
lớn thì mười mấy năm lại nổ ra một bận, kẻ chiến bại bị thôn tính, tiêu diệt, hoặc phải rời khỏi 
nơi đây, sau đó lại có những dân tộc khác di cư đến, lại có những cuộc chiến mới. Nhưng sau khi 
bộ tộc Qua Ba xuất hiện, trước tiên họ dùng vũ lực chinh phục tất cả các bộ tộc khác, sau rồi lại 


Trang 1.842/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chiêu mộ rất nhiều nhân công đi xâu dựng Bạc Ba La thần miếu và các tòa thành đá. Tương 
truyền, công việc lao lực ấy đã khiến rất nhiều người mất mạng, cuối cùng gây ra phản biến, 
nhưng cuộc tạo phản đã nhanh chóng bị trấn áp, người đứng đầu Ni Mã Khang bị cực hình xử 
tử. Bộ tộc Qua Ba tuy rất lớn mạnh, nhưng sau sự kiện phản biến đó, họ cũng ý thức được các 
bộ tộc vốn sinh sống ở Shangri-la nàu rất đông đúc, cứ như vậy, họ sẽ khó mà thống trị được nơi 
nàu. Vì thế, họ đã sử dụng một loại cổ độc có phạm vi rất lớn... toàn bộ những người đi xâu 
dựng thành đá chỉ trong một đêm đờ đẫn như bị say rượu, nhưng đều không biết đã xảy ra 
chuyện gì. Về sau, những người đó trở về, lại gieo rắc thứ cổ độc ấy đến từng thôn làng.” 


*Đó là loại cổ độc gì vậy? ” đội trưởng Hồ Dương hỏi. 


Địch ô An Cát Mẫu lắc đầu nói: “Rất nhiều năm sau, người ở Thánh vực mới phát hiện, đàn bà 
trở nên rất khó thụ thai, dù chồng họ cố gắng đến mấy, họ cũng không thể có con được. Thỉnh 
thoảng có thành công, thì đứa trẻ ra đời cũng dị hình dị dạng, chẳng được mấy là chết.” 


“AI Tuyệt hộ chỉ cổ! ” pháp sư Á La kêu lên khe khẽ. “Tôi từng đọc được trong các điển tịch cổ 
xưa, thật không ngờ, trên đời này lại thực sự có loại cổ độc như thết ” 


“Đó rốt cuộc là gì vậy? ” 


“Nói theo khái niệm y học hiện đại, thì là một loại phương pháp dùng chất độc khiến cho số 
lượng tinh trùng của đàn ông giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến không thể thụ thai, nếu nhất định 
phải cho nó một cái tên, vậy thì có thể gọi là chứng tuyệt tinh di truyền. Mọi người đều biết, 
trong một mi l¡ lít tính dịch của một người đàn ông bình thường có khoảng hơn một trăm triệu 
tinh trùng, mà cuối cùng chỉ có một con duy nhất có thể kết hợp được với trứng trong tử cung 
của người phụ nữ. Cũng có nghĩa là, mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời đều phải trải qua một cuộc 
cạnh tranh vô cùng tàn khốc, phải vượt lên trên hàng trăm triệu đồng bào của nó, ngoài thể lực, 
kỹ thuật ra, còn phải nhờ đến mau mắn và sự mẫn tiệp nhất định. Như vậu, mới có thể đảm bảo 
rằng mỗi người sinh ra trên đời này đều là những cá thể ưu tú và độc nhất vô nhị. Nhưng những 
người đàn ông trúng phải thứ cổ độc này, mỗi lần xuất tinh, chỉ có thể phóng ra vài nghìn hoặc 
vài trăm tỉnh trùng, so với đàn ông bình thường, con số ấy gần như là bằng không, vậy nên tỉ lệ 
thụ thai thành công cũng giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, thiếu đi sự cạnh tranh, cho dù có thụ 
thai được, thì đứa trẻ ra đời cũng rất dễ bị chết yếu.” 


Giải thích đến đâu, pháp sư Á La quay sang phía Địch ô An Cát Mẫu, nói: “Vẻ sau thì thế nào? 


Hà 


Địch ô An Cát Mẫu nói: “Về sau, một người phụ nữ trong đời có thể sinh ra một đứa con khỏe 
mạnh đã là may mắn lắm rồi, càng nghiêm trọng hơn nữa là, tình trạng này cũng xuất hiện ở 
những đứa trẻ đời sau, và tiếp diễn mãi cho đến ngày nav. Vậy nên, nhân khẩu ở đây giảm đi 
nhanh chóng... ” 


“Thế nhưng, mọi người lại phát hiện, trong các gia đình nghèo khó, những người phụ nữ nhiều 
chồng lại có thể thụ thai bình thường, tuy không sinh để được nhiều con lắm, nhưng khỏe 
mạnh, hiếm khi bị dị dạng. Vì vậu, dẫn dẫn, mọi nơi trong Thánh vực này đều chuyển sang chế 
độ hôn phối một vợ nhiều chồng.” 


“Sao... sao lại thế được? ” 


Trang 1.843/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La liền giải thích: “Đây đúng là một cách trong lúc không có cách nào khác, một 
người đàn ông một lần chỉ có mấy trăm đến mấy ngàn tỉnh trùng, mười người thì có thể tăng lên 
đến cả vạn con, thế nào chẳng có tinh trùng mạnh khỏe bình thường có được cơ hội thụ thai. Số 
lượng và chất lượng cá thể đều không ổn, thì chỉ có thể tăng số cá thể lên thôi.” 

Địch ô An Cát Mẫu lại nói: “Không chỉ có vậy, cổ nhân còn phát hiện, nếu một người vợ lấu 
năm người chồng, thì nhiều nhất cũng chỉ sinh được sáu đứa con, tuyệt đối không vượt qua con 
số này. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhân khẩu các thôn làng ở Thánh vực đều chỉ 
khoảng trên dưới một nghìn người, sáu bảy trăm năm nay cũng chưa hề tăng trưởng.” 


Pháp sư Á La nói: “Có điều, theo tôi được biết, dù cổ độc lợi hại mấu, thời gian cũng không thể 
kéo dài quá nghìn năm được, duy trì liên tiếp ba trăm đời, đã được coi là rất lợi hại rồi.” 


Địch ô An Cát Mẫu gật đầu: “Đúng vậy, thực ra như tôi biết, tỉ lệ thụ thai của phụ nữ ở Thánh 
vực đã tăng lên rất nhiều rồi, hơn trăm năm trước nhân khẩu đã bắt đầu tăng thêm. Chỉ có điều, 
muốn hình thành nên một tập tục không phải chuyện vài chục năm có thể làm được, tương tự 
vậu, cũng không phải chỉ vài chục năm là thay đổi được nó.” 


Nhạc Dương chợt kêu lên: “AI Tôi hiểu ra rồi! ” Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ú về 
phía mình, anh hơi ngại ngần, đành gượng cười nói: “Tôi nghĩ... đây chỉ là suụ đoán của tôi thôi 
nhé, trong bản ký lục của thôn Công Bố kia, sau khi Bạc Ba La thần miếu xây dựng xong, có 
đến sáu bảy trăm năm không hề nổ ra cuộc chiến nào, nguyên nhân có lẽ chính là do thứ cổ 
độc này! Mọi người nghĩ thử xem, cả không gian Thánh vực chỉ có ngần này, tài nguyên cũng có 
hạn, nếu nhân số cứ tăng gia vô hạn, vậy thì phạm vi sinh sống của họ chắc chắn sẽ càng xích 
lại gần nhau hơn, tư liệu sản xuất cũng sẽ không đủ để phân phối, cộng với sự khác biệt về văn 
hóa và tín ngưỡng nữa, không đánh nhau mới là lạ đấu! Người Qua Ba đã sử dụng cổ độc, khống 
chế nhân số luôn ở trong một phạm vi nhất định nào đó, mỗi thôn làng đều có đủ tài nguyên để 
duy trì sự sống, lại phải chống chọi lại với môi trường khắc nghiệt, tự nhiên là chiến tranh không 
thể bùng nổ được rồi! ” 


Đội trưởng Hồ Dương cũng nói: “Cũng có thể coi là, cuộc chiến giữa người với người trở thành 
cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Cho dù là mô thức chiến tranh nào chăng nữa, kỳ 
thực cũng chỉ vì sự sinh sôi nảy nở và sinh tồn của chủng tộc mà thôi.” 

Nghe Nhạc Dương nói vậy, Địch ô An Cát Mẫu cũng bảo: “Đúng thế, khoảng thời gian đó gần 
như không có chiến tranh bùng phát, thôn làng nào cũng có thể tự cấp tự túc, chúng tôi gọi đó 
là thời kỳ yên bình.” 


“Được rồi, vấn đề này đã làm rõ, phiền Địch ô đại nhân cho biết, tiếp sau đây chúng tôi sẽ phải 
đi như thế nào.” Lữ Cánh Nam cho rằng không cần phải truy cứu thêm vấn đề này làm gì nữa. 


“Ứm, con đường các vị phải đi ấu, thời trẻ tôi mới chỉ đi qua hai lần, nhưng giờ nhớ lại, kú ức 
vẫn còn mới nguyên.” Địch ô An Cát Mẫu cầm bản đồ, lấy ngón tay vạch ra tuyến đường, đoạn 
nói: “Trước đây, các vị vẫn luôn đi dọc theo bên mép bình đài đúng không? ” Sau khi nhận được 
đáp án khẳng định, ông gật gật đầu: “Phải, tránh xa rừng sâu mới có thể thoát khỏi sự tập kích 
của bọn dã thú, phương pháp này rất thông minh, nhưng ở đây thì không ổn, tôi tin rằng các vị 
cũng đã cảm nhận được rồi, đúng không? ” 


“Đúng vậy, có bọn chim khổng lô.” 


Trang 1.844/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Kha kha, chim khổng lồ à, đó là Cộng mệnh điểu, lũ thực thần tà ác, cả Đại kim điêu cũng 
không thể đối đầu với chúng được. Có điều, cũng chính vì có chúng, nên vùng quanh đâu mới 
tương đối an toàn, lũ dã thú lớn đều bị chúng bắt làm thức ăn, còn rừng già rậm rạp lại ngăn cản 
bước tiến của chúng.” 


“Tôi luôn cho rằng, sào huyệt của chúng ở trên tầng bình đài thứ ba.” 


“Không, không, không, tầng bình đài thứ ba là thiên hạ của người Qua Ba, lũ Cộng mệnh điểu 
tuụ đáng sợ, nhưng so với người Qua Ba thì cũng chẳng có phần thắng nào đâu. Cũng giống như 
chúng tôi, chỉ khi nào không có thức ăn, thực sự đói đến không thể chịu nổi, bọn chúng mới lên 
tầng bình đài thứ ba trộm thức ăn. Có điều, cũng phải dùng tính mạng để đánh đổi đó, nếu mau 
mắn thì được hưởng thụ một bữa đầy đủ no say, không may thì lại trở thành bữa ăn của kẻ khác. 
Thôi, tôi lại nói chệch đi đâu mất rồi. Cho các vị biết, từ đây đến Tước Mẫu có hai con đường. 
Vốn là từ Cường Nhật đến Phá Nhật, rồi qua Thác Nhật là có thể đến nơi, nhưng giờ những nơi 
này đều đã được khuyên đỏ, tức là không có người ở nữa. Ừm, tấm bản đồ này chắc mới vẽ gần 
đây thôi đúng không? Nhưng người Hạ Qua Ba đã nói những thôn làng này không có người ở 
nữa, thì chắc là không có ai đâu. Vậy là không ổn rồi, con đường này vốn là tương đối an toàn, 
nhưng giờ không còn người ở, dã thú trong rừng nhất định sẽ rất nhiều, hừm...” Địch ô An Cát 
Mẫu vừa lắc đầu, vừa phát ra một tiếng thở dài. 


“Còn một con đường nữa thì sao? ” 


“Còn một con đường nữa, chính là men theo mép sát phía bên trong bình đài tiến lên, có điều 
rất tối tăm, hơn nữa còn có nhiều người Lỗ Mặc. Nếu không có đông người, thường không ai đi 
con đường ấy cả.” 


“Vậy sao vẫn có người chọn đường đó? ” 


“Vì con đường ấu là gần nhất. Ứm, tấm bản đồ nàu đánh dấu không được chuẩn lắm, thoạt nhìn 
có vẻ đi trong rừng thì đường gần hơn một chút, nhưng những người từng đến Tước Mẫu đều 
biết, đi bên dưới vách đá, nếu chạy nhanh thì chỉ cần một ngày là đến được đó rồi, còn băng 
rừng thì ít nhất cũng tốn ba ngàu. À, phải rồi, đi được nửa đường sẽ gặp một di tích, nghe nói là 
thần điện của người Mục xây dựng trước đâu, giờ đã hoang phế từ lâu lắm rồi, nhưng có thể tạm 
thời ẩn tránh bọn người Lỗ Mặc ở đó được.” 


“Chỗ đó có thể ấn tránh người Lễ Mặc tấn công? Đó là nơi như thế nào? ” 


“Một nơi kỳ quái, tóm lại, các vị cứ tới đó thì sẽ biết, nhưng bảo tôi nói ra thì tôi cũng chịu. Chỉ 


biết là nó khác với tất cả các thần điện mà các vị từng thấy thôi. 


Nhạc Dương lại chăm chú nhìn bản đồ, nói: “Tước Mẫu sao lại ở sâu tít trong rừng thế này? Chỗ 
đó tối tăm lắm mà? ” 


Địch ô đại nhân lắc đầu đáp: “Không, không, không, chỗ người Tước Mẫu sống không có rừng, 
sáng sủa lắm.” 


“Thế họ không sợ Cộng mệnh điểu tấn công à? ” 


“Các vị phải đến tận nơi mới biết được, Cộng mệnh điểu không thể tấn công chỗ đó được.” 


Trang 1.845/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tính sao bây giờ? Bọn Trác Mộc Cường Ba thương lượng nhanh một lúc, kẻ địch đã men theo 
vách đá bỏ chạy, vậy thì họ cũng chỉ còn cách đi con đường này mà truụ đuổi chúng, dù sao thì 
đây cũng là đường gần nhất. Hơn nữa, rất có khả năng, kẻ địch đang ở trong thần điện của 
người Mục để chỉnh đốn đội ngũ. 


Sau khi thương nghị xong xuôi, pháp sư Á La nói với Địch ô đại nhân: “Chúng tôi đã quuết định 
rồi, đi men theo vách đá. Phiền ngài nói tường tận hơn về di tích kia được không.” 


“Ùm, để tôi nhớ lại đã, chỗ ấu được khoét vào trong vách đá, đầu tiên là có một cầu thang dài 
thẳng tắp...” 


Đường đến Tước Mẫu 


Thang dài khoảng hơn nghìn bậc, vươn thẳng lên trên vách đá thành một góc bảy mươi lăm độ, 
leo lên hết bậc thang có một hang động thiên nhiên, nhưng rất hẹp, sâu ba bốn mét, dài chừng 
mười lăm mét. Đứng trong hang này đã có thể cúi nhìn trọn vẹn toàn bộ rừng rậm ở tầng bình 
đài thứ hai, cũng giống như tầng thứ nhất, bên dưới là một biển xanh lục, chỉ khác biệt là, ở đâu 
xanh hơn mà thôi. 


Tận cùng hang đá, có hai cánh cửa khổng lỏ, nhưng đã bị phá hoại nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại 
cái rãnh để cắm trục cửa vào. Phía trên vách đá, không biết do con người hay thiên nhiên tạo 
thành, có vô số các ô cửa số trời nhỏ, ánh sáng chiếu xeo xéo từ trên đó xuống cánh cửa, có thể 
thấy bên trong còn vô số tượng đá, hầu hết đều kỳ dị cổ quái, lại bị tàn phá tan hoang, nên 
trông càng có vẻ dữ tợn ghê hồn. 


Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá quái dị vỡ vụn nằm rải 
rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyên rủa, cả bầu không khí cũng khô hanh lạ thường. 
Những người vào đây đều loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không biết là máu của 
mình hay của người khác. 


Ở đây có năm người, Tâu Mễ, Max, Lôi Ba, Hồ Tử và lvan, tên nào tên nấy đều đã tắm trong 
vũng máu, đầu tóc bết lại, quần áo rách bươm, toàn thân đầy các vết sứt sẹo, thần tình uể oải, 
bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả. Bọn chúng bị người Lỗ Mặc đuổi cả đêm, bản thân cũng 
không biết mình đã bắn chết bao nhiêu con thằn lằn mới sống sót xông ra được tới đây. Sự thực 
là, tới khi bốn tên đen đủi bị chất dịch quái dị kia bắn lên người hoàn toàn biến mất, bọn thằn 
lần đó mới ngừng truy kích. Trên mặt Hồ Tử bị cào một vết rộng, máu thịt bầu nhầy lòi cả ra 
ngoài, trông như có thêm một cái miệng nữa, nhưng đó vẫn chỉ là vết thương nhẹ; con gấu Nga 
lvan kia cậy khỏe, nhét cả cánh tay vào miệng con thằn lằn, kết quả là giờ tay trái của hắn bị bó 
chặt, chỉ còn lại phản gốc; cả Tâu Mễ bây giờ cũng ởi tấp ta tấp tểổnh; Lôi Ba bị thương nhẹ 
nhất, hắn chỉ bị một con thằn lằn vỗ trúng lưng, nếu không có áo chống đạn, e rằng đã bị giật 
cả xương sống ra mất rồi. Còn Max... Max trông có vẻ thảm nhất, toàn thân đầy vết máu, 
nhưng thực ra y không hề bị thương. Đừng nhìn vẻ ngoài tưởng y không có bản lĩnh gì, lúc chạy 
trốn, còn nhanh hơn cả thỏ nữa. 


Nhìn đám thương binh nằm la liệt dưới đất, Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Max, nói: “Hình như 
mày nên nói gì đấy với chúng tao chứ nhỉ. Nói đi.” 


Max nghe mà gai cả người, y biết, lần thảm bại này chính vì mình đã quên mất không nói 
chuyện về Sean ra. Sự thực là, nếu không phải vì muốn bảo mệnh, lúc đó y cũng không định nói 


Trang 1.846/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện về Sean cho đám người này biết. Nhưng giờ thì đã muộn quá rồi, chỉ cần y nói sai một 
câu, sợ rằng đám khát máu này sẽ ập lại cắn xé ăn tươi nuốt sống ụ ngay lập tức, bằng không thì 
đá văng ra ngoài tặng cho lũ chim khổng lỏ kia làm bữa tối. Y đành gắng sức điều chỉnh lại nhịp 
hô hấp, hỏi ngược lại: “Đại ca Tây Mễ, anh cho rằng thực lực của ông chủ thế nào? ” 


Tây Mễ ngẩn người ra, hỏi vậu là có ý gì? Lẽ nào định lấu Merkin ra dọa ta? Nhưng Tây Mễ biết, 
tên Max này không ngu xuẩn như mình nghĩ, ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi nàu mà vác Merkin 
ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả, hắn đã hỏi như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Vì 
vậu, bèn trả lời một cách khách quan: “Ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc 
chủng, nhưng so với ông ta, vẫn còn kém một bậc.” 


Max gật đầu, lại nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm giác được ông chủ mạnh như 
thế nào. Nhưng... nếu tôi nói, ông chủ từng gia nhập một tổ chức...” 


Max ngừng lại giây lát, thấy vẻ mặt cả bọn hoàn toàn như mình đã liệu trước, lại tiếp tục: 
“Nhưng trong tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bằng hạt vừng...” 


Ánh mắt những kẻ còn lại bắt đầu biến đổi... 


*Soares cũng thế. Hơn nữa, cả ông chủ và Soares chỉ cần nghe nói đến nhân vật có đẳng cấp 
cao, đều sợ đến run cả người...” 


Ánh mắt những tên còn lại đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể nào tin nổi... 


“Màu nói cái quái gì vậy? Không thể nào có chuyện đó! ” Lôi Ba không sao nhịn nổi nữa. 
Merkin đã mạnh hơn hắn một bậc rồi, lẽ nào còn có người mạnh hơn hắn vô số lần nữa sao? 


Tây Mễ ngăn Lôi Ba lại, ra hiệu hắn yên lặng nghe Max kể tiếp. Max lại cất lời: “Đó là tổ chức 
như thế nào, có bao nhiêu người, cơ cấu ra sao, tên là gì, tất cả tôi đều không biết, nhưng tôi 
biết rằng, cái tổ chức ấy thực sự tồn tại, hơn nữa Soares và ông chủ từng là cộng sự trong tổ 
chức ấy. Đừng tưởng hắn ta là giáo sư thỉnh giảng của đại học đại hiếc gì, thực lực của hắn cũng 
đáng sợ lắm đấy. Theo tôi được biết, tổ chức của họ bồi dưỡng những người khác nhau thành 
các chuyên gia về các lĩnh vực, đồng thời dựa trên chuyên môn của mỗi người mà đặt ra các 
danh hiệu khác nhau. Như ông chủ chẳng hạn, võ nghệ cao cường như thế là vì ông ấu học 
chuyên về bộ đội đặc chủng, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của đội lính 
đặc chủng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, xét về khả năng cận chiến hay sử dụng vũ khí 
quân sự, ông chủ cũng giỏi hơn bộ đội đặc chủng thông thường vô số lần. Nhưng trong tổ chức 
ấu, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc chủng ở tầng thấp nhất, cao hơn một 
bậc hình như gọi là Đặc chủng sĩ, tôi từng nhiều lần nghe ông ấy cảm khái, hụ vọng có thể trở 
thành một Đặc chủng sĩ nữa. ” 


Những người khác đều im bặt, cả Tây Mễ cũng chau mày không nói gì, cũng phải cần một thời 
gian nhất định thì y mới chấp nhận được sự thực này. Trên đời này có tổ chức như vậy sao? Tại 
sao ta chưa từng nghe nói đến? 


Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, Max thầm thở phào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn 
chúng, đám người này sẽ không dồn thù hận vào ụ nữa. Muốn bọn chúng quên đi tại sao lại mất 
bốn chiến hữu, tại sao lại bị lũ thần lần truy đuổi suýt chết cả bọn, bí mật của ông chủ Merkin rõ 
ràng là một quân bài lợi hại, y cần phải tiếp tục khiến đám người này cảm thấy kinh ngạc. 


Trang 1.847/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Còn nữa, các anh có biết, tại sao ông chủ lại nhiều tiền như vậy không? ” Max tiếp tục lắng 
lặng chuyển chủ đề câu chuyện. 


“Không phải ông ấy đi trộm mộ à? ” luan hỏi ngược lại. 


Max nói: “Đúng thế, ông chủ là một kẻ trộm mộ, hơn nữa, tổ chức của bọn họ hình như cũng là 
một tổ chức trộm mộ. Nhưng tôi hỏi, các anh đã bao giờ thấy trộm mộ mà giàu to được như thế 
chưa? ” 


Cả bọn nghĩ lại, thấy cũng phải, trộm mộ thì trên thế giới đâu đâu cũng có, nhưng loại trộm mộ 
tài sản lên đến cả trăm triệu đô như Merkin thì hình như chưa thấy bao giờ. Dù sao đó cũng là 
chuyện chẳng vinh dự gì, đám người ấy cũng chẳng khác nào lũ trộm vặt, tự biết đỏ mình kiếm 
được không sạch sẽ, dù có đào được nhiều thứ quú giá cũng không dám cho đi ngay, ôm bảo vật 
mà ngày ngày nơm nớp, nghe đâu tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người 
mua, thì giá cũng bị ép cho thấp đến độ không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được 
một khoản nho nhỏ là thôi không làm nữa. Đây gần như đã trở thành quan lệ trong giới trộm 
mộ, trong nước hay ở nước ngoài cũng đều như vậy cả. 


Max lại một lần nữa nắm lấy thế chủ động, tiếp tục nói: “Về chuyện này thì không thể không 
nhắc đến nghề thứ hai của ông chủ, ngoài thân phận lính đặc chủng, ông chủ còn là một nhà 
thưởng giám. Ông ấu có thể liếc nhìn một cái là nhận ra được viên nào là bảo thạch thực sự giữa 
một đống vụn thủy tinh, cũng như màu sắc, thuộc tính và giá trị của nó ở các sàn đầu giá lớn, 
đồng thời cũng có thể phân biệt được đồ cổ thật, giả và cả lịch sử của những bảo vật ấy nữa. 
Đây chính là nguyên nhân ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậu. Ông ấu không cần nôn 
nóng bán đi các cổ vật kiếm được, mà chỉ cần trực tiếp đưa đến các sàn đấu giá, với danh vọng 
đó, thông thường mỗi món đều có thể bán được tới cả triệu đô ấy chứ.” 


Cả đám nghe Max nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng, biến những thứ không thể 
thấu ánh mặt trời thành món được bao người tranh đoạt ở sàn đấu giá, chẳng trách Merkin lại sở 
hữu được khối tài sản lớn đến vậy. Nếu có thể mang hết các thứ trong Bạc Ba La thần miếu ra 
ngoài... bọn chúng dường như tạm thời quên hết những đau đớn khắp người, hai mắt sáng bừng 
lên. Max biết ú dừng lại, cho đồng bọn thời gian để mường tượng. 


Tây Mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu ấy, y cảnh giác trừng mắt 
nhìn Max. Max vội cúi đầu, hơi khom lưng xuống, bộ dạng hết sức ti tiện nhún nhường. “Hữừi ” 
cùng với tiếng hừ lạnh lùng của Tâu Mễ, cả đám mới sực nhớ đến hoàn cảnh trước mắt của 
mình. 


“Chuyện mày nên nói, không phải chuyện đó chứ? ” ánh mắt Tâu Mễ dần trở nên lạnh lẽo. 


Max lập tức đáp ngay: “Đúng, tôi biết mà. K thực, tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ 
thôi. Vì tổ chức đó toàn phải tiếp xúc với những thứ lịch sử để lại, trong tình trạng nhân thủ 
không đủ, cần phải nhanh chóng nhận ra bảo vật nào giá trị nhất, vì vậu mới cần một người có 
trình độ giám thưởng. Đồng thời, khi hoạt động ở các nước trên thế giới, cũng cần phải biết về 
lực lượng quân sự, cách bố phòng vũ trang của nước đó, bởi vậy nên cũng cần những người như 
lính đặc chủng. Cùng một lẽ đó, tổ chức của bọn họ thường hay đi sâu vào những vùng hoang 
dã không bóng người, cũng giống như hoàn cảnh chúng ta đang phải đối mặt đây vậy, luôn gặp 
phải các loài mãnh thú không rõ tên tấn công. Bởi thế, họ còn cần một loại người nữa, chuyên 
để loại trừ nguy cơ do dã thú mang đến, loại người này được gọi là... Thao thú sư! Soares cũng 


Trang 1.848/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chính là một Thao thú sư! ” 


Con mắt tam giác của Tâu Mễ dẫn co lại thành hình củ ấu, dường như đã hiểu ra gì đó. Có điều, 
cho đến giờ, những gì nghe được đều là những thứ y chưa bao giờ tiếp xúc. Đây cũng là lần 
đầu tiên y biết, hóa ra Merkin lại ẩn giấu thân phận của mình kín kẽ đến thế. 


“Thao thú sư đa phần đều có tri thức của một giáo sư ngành động vật học, họ nắm rõ các tập 
tính và thói quen hoạt động của những loài động vật hoang dã như lòng bàn tay, ngoài ra cũng 
có thể nắm bắt và lợi dụng các tập tính của một loài động vật hoàn toàn xa lạ trong khoảng thời 
gian tiếp xúc cực ngắn. Họ có thể triệu tập, chỉ huy, thao túng nhiều loài dã thú khác nhau, vì 
vậu, họ cũng có thể khiến kẻ khác hoàn toàn không hay biết gì đã gặp một bảy dã thú tấn công 
mãnh liệt.” Max cố gắng hết sức để nói một cách êm dịu nhất. Lúc nàu mà ngữ điệu chỉ hơi 
không ổn thôi, là lập tức chọc giận đám người thương tích đầy mình nàu nga. 


Quả nhiên, Lôi Ba đã gầm lên: “Thế có nghĩa là, chúng ta bị một tên Thao thú sư khốn kiếp gì 
đấu tấn công hả? Trong bọn Trác Mộc Cường Ba, con mẹ nó, có một tên Thao thú sư? ” 


“À không, ” Giọng Max run lên như đứa giúp việc vừa đánh vỡ cái đĩa quý, “nhưng trong đám 
người ấu, có một kẻ tên là Sean, hình như hắn là...” 


“Mày đã biết trong đám ấu có một tên Thao thú sư, tổ bà nó, sao không báo với chúng tao? Hả? 
” Lôi Ba, luan, Hồ Tử kẹp Max vào giữa, ánh mắt ấu như thể muốn ăn tươi nuốt sống 0. 


Max cố khắc chế thôi thúc muốn bỏ chạy đang sôi trào lên, vẫn cần thận dè dặt trả lời: “Không, 
sự thực Sean có phải là Thao thú sư hay không thì cả ông chủ và Soares cũng không dám khẳng 
định, chỉ là trong lúc nói chuyện phiếm họ có nhắc đến người này, bảo y là một kẻ hiểu biết vẻ 
sinh vật học, có khả năng là Thao thú sư. Thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào chứ, 
một kẻ như tôi làm sao biết được chuyện bí mật chừng ấy, những thông tin này toàn là tôi nghe 
trộm cả đấu. Việc đến cả ông chủ chưa dám khẳng định, tôi lại càng chẳng thể nào xác nhận 
được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, mỗi ngày chúng ta đều phải chạy tháo mạng, ngày nào cũng 
không được ngủ vên, thực sự là không thể nhớ ra ngần ấy chuyện được. Nếu hôm qua không 
phải trên người bọn kia có mùi rất nặng, sau rồi bọn thằn lằn đổ dồn đến đông như thế, tôi cũng 
không thể nào liên tưởng được những chuyện ấy với nhau. Hoặc cũng có lẽ tôi sợ quá nên 
hoảng, bản thân tôi cũng không thể giải thích được, đột nhiên nhớ ra Soares từng nói, Thao thú 
sư thường hay trích xuất một thứ gọi là `chất thông tin trong cơ thể các loài sinh vật, dùng chai 
lọ hoặc thứ gì đó tương tự cất giữ, sau đó khi sử dụng, đơn giản chỉ cần ném về phía kẻ địch là 
được rồi. Giờ tôi cũng hối hận lắm, tại sao lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn một chút cơ 
chứ. Tôi thê, tôi không có ú che giấu gì hết, thật đấy mà. Chúng ta cùng đến chỗ này, từ đó đến 
giờ chưa hề tách nhau ra, tôi cũng có bản lĩnh gì đâu chứ? Lúc bị bọn thằn lằn truy đuổi, tôi thực 
sự sợ lắm, sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chúng nó ăn thịt lắm! Tôi gạt đại ca Tâu Mễ và các 
anh thì có lợi gì chứ? Dẫu có ngu đến mấy thì cũng không đến nỗi giúp kẻ địch đối phó với 
người của mình chứ, các anh nói phải không... ” 


Max càng nói càng cuống, gã đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy dường như oan khuất đến độ sắp rơi lệ 
tới nơi. Đám người thương tích đầu mình kia nhìn thấu cảnh tượng ấu, đầu tiên lộ ra vẻ khinh bỉ, 
sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng còn ai sống sót thật. Lôi Ba 
đưa mắt liếc về phía Tâu Mễ, hỏi muốn xử lú Max thế nào. Tây Mễ vẫy tay ra hiệu cho ba tên 
ngồi xuống, lại bảo Max cũng ngồi xuống, đổi giọng nói: “Không thể hoàn toàn hiểu về kẻ địch, 


Trang 1.849/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thì không có cách chống lại chúng đâu. Lẽ nào, ông chủ mày cũng không biết điều này ư? ” 


Max lắc đầu: “Tôi cũng không biết ông chủ nghĩ thế nào nữa. Có lẽ ông ấy nghĩ cả bọn đều 
xuống được đến nơi, tiêu diệt mười mấy người đó cũng dễ như trở bàn tay thôi.” 


Tây Mễ lại nói: “Nếu tên Sean đó là Thao thú sư, vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông 
chủ của mày chứ! Sao lại không thể xác nhận? ” 


“Không phải vậy đâu.” Max nói: “Thao thú sư là một loại chức nghiệp đặc thù, nghe đâu là học 
từ Trung Quốc, không chỉ trong tổ chức ấy có, mà bên ngoài cũng có nữa, gần như có thể coi 
đó là một lĩnh vực trong ngành động vật học cũng không sai, chỉ khác là các chuyên gia ngành 
động vật học chú trọng vào nghiên cứu phương thức sinh sản, sinh sống của sinh vật; còn Thao 
thú sư thì dựa trên cơ sở ấy, chú trọng nghiên cứu về khả năng và phương thức tấn công của 
động vật, đồng thời lợi dụng chúng. Có thể nói, mỗi Thao thú sư đều là chuyên gia về động vật, 
nhưng chuyên gia về động vật thì chưa chắc đã có thể trở thành Thao thú sư. Những điều này 
toàn do Soares nói cho tôi biết, dù sao quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt.” Những lời nàu 
của y đều đúng sự thực, không ai nghi ngờ cả. 


“Vậy thì lạ thật! Ý màu muốn nói là, người trong tổ chức ấu kẻ nào cũng đều có thể trở thành 
chuyên gia trong lĩnh vực nào đó? Nếu bọn họ có địa vị xã hội cao như thế, tại sao còn phải đi 
trộm mồ trộm mả làm gì? Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để vươn lên, 
cũng có thể sống rất thoải mái mài ” 


“Tôi cũng chỉ biết suụ đoán thôi, nguyên nhân có lẽ nằm ở tổ chức ấu. Khi tổ chức đó bảo họ đi 
trộm mộ, những người ấy tuyệt đối không dám trái lệnh.” 


“Nói cho tao thêm về Merkin và Soares đi, còn cả tổ chức của bọn họ nữa. Nhớ ra được gì thì 
nói hết, đừng có mà giấu giếm gì tao đấu.” 


“Vâng. Theo tôi quan sát, tổ chức thần bí ấy thường ngày không hề ước thúc thành viên của 
mình, mỗi người hoàn toàn có thể làm việc mà mình muốn. Vả lại, rất nhiều thành viên của tổ 
chức ấu đều có thân phận địa vị rất hiển hách làm vỏ bọc. Nhưng một khi nhận được mệnh 
lệnh, bọn họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp, hơn nữa, nếu bất cẩn làm lộ thông tin về tổ 
chức, rất có thể sẽ tức thì biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên, đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi...” 


Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mờ mịt mịt. Dẫu sao đây cũng là chỗ sâu nhất của khu rừng, áp 
sát với vách đá, rừng cây lá kim dày đặc che khuất cả ánh sáng, cơ hồ cứ cách hai mét lại có một 
cây to, không thể dùng dây móc để đu qua được, vì chỉ hơi bất cần một chút là bị va vào câu 
khác ngay. Kế hoạch ban đầu của họ là sáng sớm rời thôn Công Nhật Lạp, áng chừng đến trưa 
là có thể tới được Tước Mẫu, nhưng vì không thể dùng được dây móc, nên sợ rằng phải đến 
chiều tối mới đến nơi được. Trương Lập và Mã Cát diễn một màn kinh điển “tiễn chàng ngàn 
dặm, mỗi bước lại ngoảnh đầu”, nói theo kiểu của Nhạc Dương, thì là cảm động vãi cả ra, chỉ 
thiếu mỗi cảnh khóc lóc ỉ ê nữa thôi. 


Sau khi biết được thông tin về di tích của người Mục từ chỗ Địch ô An Cát Mẫu, trong nhóm 
xuất hiện hai luồng ú kiến trái chiều. Một bên là phái ôn hòa do Đường Mẫn đại diện, cho rằng, 
nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở chỗ di tích ấu, vậy thì, bọn họ chỉ cần đi vòng 
qua chỗ đó, đến Tước Mẫu trước đối phương là được rồi, vì bọn chúng không có bản đồ, chắc 
chắn là không dám mạo hiểm đi thẳng một mạch như họ, còn việc bọn chúng quấy nhiễu các 


Trang 1.850/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thôn làng khác, đích thực là họ lực bất tòng tâm, không thể ngăn trở; phe còn lại do Ba Tang 
làm đại biểu, muốn lấu cứng chọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi tận cùng, 
nhân lúc chúng đang yếu thế mà một đòn tiêu diệt tận gốc, giết sạch đám quân tiên phong ấy ở 
chỗ di tích, tránh để lại hậu họa. 


Mặc dù chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, nhưng nhân số của phái ôn hòa cao hơn hẳn phái 
cứng rắn. Tuy rằng, nơi này gần như đã thoát lụ khỏi giới hạn của pháp luật, nhưng cho dù thế 
nào, những người còn lại cũng không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước 
giống Ba Tang được. Nếu đối mặt với kẻ địch tay không tấc sắt, liệu mình có thể không nghĩ 
ngợi gì mà tặng cho hắn một loạt đạn, khiến đối phương máu thịt bầy nhầy mà chết hay không? 
Đa số đều tự thấu mình không có dũng khí ấy. Có điều lần này, đội trưởng Hồ Dương lại bất ngờ 
ủng hộ cho phe cứng rắn. Theo anh, bọn Hồ Lang này cần phải bị tiễu trừ từ lâu rồi, đừng nói là 
ở chốn hoang vu không bóng người nàu, mà kể cả trong thành phố, anh cũng thấy tên nào là 
giết tên đó ngay tại chỗ. 


Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đều chưa tỏ thái độ gì, có điều trong lòng Trác Mộc 
Cường Ba vẫn hơi nghiêng về phía Đường Mẫn hơn một chút, còn Lữ Cánh Nam nghĩ thế nào 
thì gã cũng không biết. “Được rồi, bọn chúng có ở chỗ di tích của người Mục hay không vẫn còn 
chưa biết mà, nhưng dọc đường đều có xác của bọn người Lễ Mặc làm dấu rồi, chúng ta cứ xem 
tình hình rồi tính sau. Nếu bọn chúng nấp trong di tích đó thật, nơi ấu ở trên cao, dễ thủ khó 
công, chưa chắc chúng ta đã lấy cứng chọi cứng với chúng được, thà rằng thiết đặt mấy cạm bẫu 
bên dưới, nhốt luôn chúng ở đó cho xong; nếu chúng không trốn vào trong di tích, mà chặn ở 
trên đường, thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn, vậy được không? ” Trác Mộc Cường Ba đưa ra 
một phương án mà mọi người đều có thể chấp nhận được. 


Có điều phái cứng rắn vẫn chưa hài lòng. Ba Tang không tranh biện gì, chỉ lộ ra vẻ mặt hờ 
hững, như thể muốn nói “sao cũng được”; nhưng đội trưởng Hồ Dương thì bảo như vậy là thả 
hổ về rừng, không thể nào để sống một tên Hồ Lang nào cả, còn mắng cho Trác Mộc Cường 
Ba một trận. 


Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm, tựa hồ không muốn trở 
thành gánh nặng của mọi người, cô còn gắng sức đi nhanh hơn nữa. Tới lúc đến gần chỗ di tích, 
Trác Mộc Cường Ba mới khuyên cô dừng lại. Đường Mẫn nằng nặc đòi kiểm tra vết thương cho 
cô, mới thấu băng vải trên đùi đã bị máu rỉ ra nhuốm đỏ ối. 


Tới đâu, thi thể của người Lỗ Mặc đã rất thưa thớt. Có hai khả năng, một là người Lễ Mặc đã bị 
kẻ địch tiêu diệt gần hết; hai là đạn được của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi. Có điều, xét từ 
diện tích rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai này và số lượng người Lỗ Mặc mà đối phương đụng 
độ, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút. 


Trác Mộc Cường Ba bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm kiếm di tích, mặt 
khác cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh luôn. Khoảng cách giữa các thân cây rất 
nhỏ, nên phải quăng dâu móc mấy lần mới thành công, Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một 
cái câu cao khoảng bốn chục mét, rồi lại bám vào cành cây chìa ra đu sang một cây khác cao 
hơn, chỉ thấu bóng người nhấp nhô mấy cái đã biến mất trong tán câu rậm rạp. 


Ba Tang nói: “Tại sao không đến di tích? Nhìn tình trạng trước mắt, quá nửa là chúng đã hết 
sạch đạn dược, chắc chắn đang trốn ở trong đó rồi.” 


Trang 1.851/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Thám thính tình hình trước đã.” 


Ba Tang nói: “Nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Cứ đến 
chỗ di tích trước đã.” 


“Ba Tang, tại sao phải nhất định giết chết hết bọn chúng? Nếu chúng đã hết sạch đạn dược, vậu 
thì cũng đâu phải là mối uụ hiếp với chúng ta nữa? ” 


“Bởi vì, bọn chúng muốn giết chết toàn bộ chúng ta. Ngày nào còn chưa bị tiêu diệt, chúng mãi 
mãi vẫn uy hiếp đến chúng ta.” 


“Có đúng vậu không? ” Trác Mộc Cường Ba thở dài, con người tàn sát lẫn nhau, lý do chỉ cần 
đơn giản như vậy thôi sao? Bởi vì hắn muốn giết ta, mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ 
mình, vì vậy phải giết chết đối phương trước cho yên tâm. 


Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập ở trên câu báo cáo: “Cường Ba thiếu gia, đằng trước và 
đằng sau đều có rất nhiều người Lễ Mặc, hình như đang tiến về phía chúng ta.” 


“Lên cây! ” Trác Mộc Cường Ba phát lệnh. 


Cả bọn liền lần lượt quăng dây móc ra, leo được cao bao nhiêu thì leo bấy nhiêu. Có điều, Lữ 
Cánh Nam vừa hất cổ tay ra, liền cảm thấy vết thương đau nhói lên như bị vỡ. Cô bèn thu tay 
lại, hạ xuống mặt đất, nói với những người khác: “Mọi người đi trước đi, tôi dẫn dụ bọn chúng.” 
Dứt lời, liền lập tức guồng chân chạy về phía trước. 


Nhưng cô chưa nói hết lời, đã thấy Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La từ trên cây trượt 
xuống, chạy chung với mình. “Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng, không biết vũ khí 
có đủ không nữa.” Trác Mộc Cường Ba tựa như không nghe thấy Lữ Cánh Nam vừa nói gì, tự 
lắm bẩm một mình. 


Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng xuống, sau đó là Ba Tang. “Đến chỗ di tích, vẫn còn 
kịp! ” Trong mắt Ba Tang ánh lên vẻ mừng rỡ. 


Cuối cùng Nhạc Dương và Trương Lập cũng xuống theo. Trương Lập hỏi: “Đánh thế nào đây? ” 


Trong rừng một cái đầu xấu xí ló ra, nhìn chằm chằm vào họ một cái, rồi lại rụt về. Những nơi 
khác cũng thấy cỏ cây lau động, nhất thời không biết có bao nhiêu người Lễ Mặc đang ẩn nấp. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Chỗ di tích ấu ở đâu? ” 


Trương Lập đớ người, nói: “Không rõ. Vừa leo lên là đã thấy chỗ nào cũng có người Lỗ Mặc ẩn 
hiện, vậy là chúng tôi xuống luôn.” 


Nhạc Dương liền đáp: “Bên dưới vách đá phía trước mặt có bậc thang dẫn lên trên, có một chỗ 
hình như là hang động thiên nhiên, cách chúng ta khoảng năm trăm mét. ” 


Lúc nàu, lại có ba con thằn lằn được gọi là người Lỗ Mặc nấp phía sau mấy thân câu, những con 
khác cũng thong thả bám theo, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang 
quan sát đám người này, không hề nôn nóng tấn công: “Năm trăm mét, không biết có xông qua 
đó được không nữa.” Phía trước cũng có nhiều cái bóng thấp thoáng, số lượng tuyệt đối không 
phải ít. 


Trang 1.852/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn lo lắng hỏi: “Tại sao vẫn còn nhiều người Lỗ Mặc thế? ” 


Nhạc Dương nói: “Chúng từ xa đến. Tưởng chúng đã tản đi rồi, không hiểu vì sao đều quay trở 
lại hết, lẽ nào trên người chúng ta cũng có mùi gì khiến chúng nổi điên lên ư? ” 


Ánh mắt cả bọn đều hướng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lắc đâu nói: “Tôi 
không bị dính chút nào mà.” 


Pháp sư Á La cũng nói: “Nếu bị dính phải, thì chúng đã tấn công từ lúc ở trong làng rồi, không 
cần đợi tới lúc đến di tích này mới áp sát lại như thế. Kù quái thật, có vẻ như chúng muốn xua 
chúng ta đến chỗ di tích ấy vậy.” 


Di tích của người Mục 


Quả nhiên, bọn người Lỗ Mặc phía sau họ chỉ bám theo từ xa, bọn phía trước cũng không ào 
lên tấn công, đúng như pháp sư Á La nói, tựa hồ chúng định xua họ đến chỗ di tích kia vậu. 
Nhạc Dương nói đùa: “Chẳng lẽ vì bọn chúng không thể tiến vào di tích kia, lại biết chúng ta là 
kẻ địch của đám người đó, nên muốn dồn chúng ta vào trong di tích giúp chúng tiêu diệt bọn 
người kia? Nếu đúng vậy, thì chúng cũng có đầu óc phết đấy chứ.” 


Trương Lập nói: “Nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà đầu óc thông minh được vậy sao? Mà tôi 
bảo này, tại sao chúng không thể tiến vào chỗ di tích đó nhỉ? ” 


x % 


“Hu...” Không biết con “người Lỗ Mặc” nào dẫn đầu, chỉ trong thoáng chốc, cả khu rừng đã 
vang lên những tiếng rú như tiếng còi hơi, cùng với âm thanh trầm bổng ấy, vô số thằn lằn trong 
rừng nhao ra, nhe nanh múa vuốt bổ tới chỗ bọn họ. Họng súng tóe lửa, nhưng tốc độ của bọn 
người Lỗ Mặc ấy rất nhanh, cho dù trúng đạn, cũng thuận theo quán tính lao thêm được mấu 
mét nữa. Càng tệ hơn nữa là, bọn người Lỗ Mặc này dường như đã nếm mùi đau khổ của súng 
đạn, không ngờ lại còn biết lợi dụng câu cối che chắn để tránh né. 


Tám người quây thành một vòng tròn nhỏ, vừa đánh vừa lui. Lũ người Lỗ Mặc từ khắp bốn 
phương tám hướng tràn về, thoăn thoắt lao vù ra, thể hiện trọn vẹn tốc độ kinh hồn của chúng. 
Chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy cái xác người Lỗ Mặc chất thành một đống lớn, nhưng 
vẫn còn nhiều con khác đạp lên thi thể đồng loại lao tới. Hiệu quả của súng đạn đối với hệ 
thống thần kinh trì độn của chúng không được tốt lắm, dẫu trúng phải vết thương chí mạng, 
chúng vẫn có thể chạy thêm một đoạn nữa rồi mới tắt thở. 


“Ẩm! ” một tiếng, khẩu súng phóng lựu trong tay Ba Tang phát ra tiếng “cách cách cách cách”, 
anh ta đã bắn sạch cả lựu đạn rồi. Đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng nói: “Thế này không ổn đâu, 
bọn chúng đông quá, không khéo vũ khí của chúng ta cũng tiêu hao hết ở đây mất thôi! ” 


Nhạc Dương chợt kêu toáng lên: “Nhìn kìa! Nhìn xem! Lối vào di tích kìal ” 


Chỉ thấu phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ, tới chỗ này, khu rừng tựa như bị phát quang đi 
một khoảng lớn, hình thành một bãi trống diện tích chừng trăm mét vuông, phía bên kia bãi đất 
liên kể với vách đá, nơi ấu có một cầu thang thẳng tắp tựa hồ như thông lên đến tận trời xanh. 


Trương Lập nói: “Cần thận có mai phục! ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Không lo được nhiều thế đâu. Những bậc thang này ít nhất cũng 


Trang 1.853/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dốc đến bảy mươi lăm độ, nếu bọn chúng ở trên ló đầu ra xạ kích chúng ta, chúng ta cũng có 
thể bắn trả được chúng như thường.” 


Đường Mẫn nói: “Chỉ sợ chúng ném đá xuống thôi.” 


Pháp sư Á La nói: “Bậc thang rất rộng, ném đá vẫn có thể tránh được.” Đã đến sát bên dưới bậc 
thang, pháp sư Á La tung mình nhảy lên trước, rồi quay lại bắn xuống dưới, yềm hộ cho những 
người ở phía sau. 


Bậc thang quả thực hơi dốc, cả bọn dùng cả tay lẫn chân, leo một mạch hai ba chục mét liền, 
nghe tiếng gầm rú bên dưới, có vẻ như bọn người Lỗ Mặc không đuổi theo nữa. Nhạc Dương 
ngoảnh đầu lại nhìn, không khỏi buột miệng phía cười. Thì ra bọn người Lỗ Mặc ấy hai chân rất 
khỏe, có thể dễ dàng leo câu, nhưng lại không sao đứng vững được trên bậc thang đá chật hẹp, 
đồng thời lớp đá rắn cũng khiến móng vuốt của chúng trượt ởi, chỉ leo lên được vài bậc, thân 
hình đã lắc lư ngã bổ ngửa ra sau, lăn lông lốc mấy vòng liền dưới đất. 


Thấy vậy, Nhạc Dương liền nhắc nhở: “Không phải lo bên dưới, bọn chúng không lên được đâu, 
chỉ cần để ý bên trên là được rồi.” Những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu xuống nhìn, 
vừa khéo trông thấy bọn người Lỗ Mặc đang gắng sức bò lên trên, trông như thể đang leo bám 
trên mặt băng, kết quả con nào con nấy đều lăn lông lốc xuống, bộ dạng trông tức cười vô cùng. 


“Vậu, chúng ta có cần nghĩ chiến thuật gì rồi mới tiếp tục leo lên không? Ít nhất chỗ này còn 
cách cửa hang trên kia một quãng, bọn người bên trên muốn nổ súng bắn xuống cũng không 
phải chuyện dễ.” Trương Lập nhìn hơn nghìn bậc thang phía trước, hổn hển thở gấp, nói. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Ba Tang đang cúi đầu, nói: “Nhưng tôi vẫn thấy hết sức nguụ 
hiểm, không phải ở lối vào di tích trên kia, cũng không phải ở bên dưới. Hình như lại là cảm 
giác ấu, thật kỳ lạ.” 


Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vỗ vai Trương Lập hỏi: “Một phút anh leo được bao nhiêu tầng 
nhà? ” 


Trương Lập đáp: “Hai mươi tầng, sao vậy hả? ” 


Nhạc Dương nói: “Thông thường một tầng nhà là chín bậc thang, cứ tính là chín bậc đi, thì một 
phút đại khái có thể leo được hai trăm bậc thang. Vả lại, càng leo cao càng mệt. Chỗ này ít nhất 
cũng phải hơn nghìn bậc, tính sơ sơ cũng mất chừng mười phút mới lên được đến nơi đó.” 


Trương Lập nói: “Phải đấy, leo được lên tới đó thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt, nếu kẻ địch 
đang canh ở trên, thì coi như tiêu đời luôn.” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không phải vấn đề đó. Mà bây giờ phải leo lên cho nhanh, bằng không 
sẽ chết thảm hơn cả bị bọn người Lỗ Mặc dưới kia xơi tái đấy. Nhìn thử lên trời mà xem.” 


Trương Lập ngoảnh đầu lại, thấy thấp thoáng trên bầu không có mấy chấm đen mờ mờ đang 
đảo lượn, thoạt nhìn không to hơn con muỗi là mấy, nhưng chỉ trong giây lát anh đã lập tức hiểu 
ra, lũ chim khổng lồ! Lũ Cộng mệnh điểu mà Địch ô An Cát Mẫu nói tới! 


Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm, vội vàng 
thúc giục mọi người: “Nhanh lên, nhân lúc lũ chim ấy vẫn chưa phát giác ra chúng tal ” 


Trang 1.854/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhưng mới leo được vài ba bước đã thấy không ổn, đeo trên lưng cái ba lô nặng gần bốn chục ki 
lô gam, làm sao có thể nhanh chóng leo lên hơn nghìn bậc thang dốc đứng như vậy được. Đã 
mấy lần Nhạc Dương và Đường Mẫn suớt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã lăn xuống dưới như 
bọn người Lỗ Mặc, mau mà có người ở sau đỡ giúp. Trác Mộc Cường Ba thấy không ổn, vội ra 
lệnh: “Đặt tạm ba lô lên bậc thang, chỉ mang vũ khí nhẹ theo thôi, nhanh lên! ” 


Nhạc Dương căng thẳng nhìn lên bầu trời, bọn chim khổng lô vẫn đang quần đảo trên không, 
dường như chưa phát hiện ra họ. 


Đường Mẫn nói: “Nhưng mà, trong ba lô còn có...” Trác Mộc Cường Ba nói: “Không kịp đâu, 
lên trên đó rồi tính sau.” Nói đoạn, gã liền giúp Đường Mẫn cởi ba lô xuống, đầy cô leo lên trên. 


Tất cả thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân, bò theo đúng nghĩa đen của từ đó. Cứ 
chốc chốc Nhạc Dương lại ngoảnh đầu quan sát, lúc bò lên được nửa đường, anh đã phát hiện 
ra, ít nhất có hai chấm đen bằng con muỗi đã to hẳn ra, giờ áng chừng phải to bằng con nhặng 
rồi. “Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến. Nhanh lên! ” Nhạc Dương cuống quýt nhắc nhở 
những người còn lại. 


Cả bọn đều dốc hết sức leo bám lên chỗ hang đá, ai nấy đều biết rằng, chỉ có lên trên đó mới 
còn hụ vọng, chứ đang lơ lửng ở giữa dốc thế này, vốn không thể nào chống chọi với lũ chim 
khổng lô đó được. Lữ Cánh Nam bị thương ở chân, leo bậc thang thế này cực kỳ tốn sức, Trác 
Mộc Cường Ba đành ở phía sau cô, dọc đường bò lên, ít nhất cũng phải đỡ hộ cô tới năm sáu 
lần. 


Trong chớp mắt, những cái bóng đảo lượn trên không trung kia đã to bằng con chim sẻ, mà 
Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang thẳng tắp ấy vẫn chưa thấy kết thúc ở đâu, 
bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở hồn hển gấp gáp. Đây là lần đầu tiên họ biết được, thì ra leo 
cầu thang cũng mệt đến thế. Nhạc Dương hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực bám bậc thang leo 
tiếp, bàn tau trượt một cái, khẩu tiểu liên tự động trên tay liền rơi xuống dưới, chỉ nghe tiếng 
Cường Ba thiếu gia ở phía sau vang lên: “Mặc kệ nó, mau leo lên đil ” 


Nhạc Dương ngoảnh đầu lại quan sát, thấy cái bóng kia đã to bằng con chim ưng! Đội trưởng Hồ 
Dương ở bên cạnh quát lên: “Đừng nhìn nữa! Leo lên đi! ” 


Sau lưng đã cảm thấy tiếng gió vù vù rồi, lũ chim khổng lỗ đáng sợ ở ngay phía trên đầu, bóng 
đen kia trùm lên phía trên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí còn bắt đầu thấy nản lòng, bởi khả 
năng phán đoán chuẩn xác của anh đã đưa ra kết luận, trước khi lên được cửa hang dẫn vào di 
tích, chắc chắn họ sẽ bị lũ chim ấu đuổi tới nơi. Nhưng lại leo thêm được một đoạn nữa, sao vẫn 
không thấy bị tấn công gì cả? Hơn nữa tiếng gió mãnh liệt kia cũng chỉ lướt qua phía trên đầu. 
Lẽ nào mục tiêu của bọn chim khổng lồ kia không phải bọn họ, mà là lũ người Lỗ Mặc phía dưới 
kia? Nhạc Dương không kìm được, lại quay đầu nhìn, kỳ lạ thật, hai con chim khổng lô không 
tấn công người, cũng không ra tay với bọn người Lỗ Mặc bên dưới, mà như đang tranh cướp gì 
đó giữa không trung. Vũ khí trang bị của họ ư? Không phải, ba lô còn để ở dưới nữa cơ mà. 


Lúc này, Ba Tang leo bên cạnh anh chợt lạnh lùng cất tiếng: “Không cần nhìn nữa, là đạn hấp 
dẫn. Bò nhanh lên! ” Thì ra, Ba Tang đã ném ra một trái đạn hấp dẫn, vào những thời khắc thế 
này, sự bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Viên đạn hấp dẫn nảy tưng tưng lăn xuống các bậc 
thang, có lẽ đối với lũ chim kia, vật thể vừa phát sáng vừa kêu lên “u... u... u...” ấy là báu vật 
cũng nên. Hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để tranh đoạt quả cầu phát ra ánh 


Trang 1.855/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sáng. 


Nhân lúc bọn chim còn đang tranh chấp ở lưng chừng cầu thang đá, Nhạc Dương lại bò lên được 
hơn trăm bậc nữa. Ủa? Pháp sư Á La đâu rồi? Chỉ thấu vị pháp sư già đã ở trên cửa hang động 
thiên nhiên ấy ló đầu ra, nói với những người bên dưới: “Bên trên không có mai phục, mọi 
người lên cả đi.” Nhạc Dương thầm giật mình kinh hãi, ông ấy lên từ lúc nào vậy? 


Khi cả bọn đều lên được hang động thiên nhiên kia mà không gặp gì nguy hiểm, hai con chim 
đã đánh nhau sứt đầu chảy máu vì quả cầu phát sáng kia, một con thảm bại bỏ chạy, con kia 
miệng ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa, ngấng đầu nhìn quanh, bộ dạng xem chừng kiêu 
căng đắc ú lắm. 


Cửa hang xập xệ bị một cái xác chim lớn chắn, rõ ràng là một nhóm người khác đã bắn chết nó. 
Pháp sư Á La nói: “Bên trong không có người, có vẻ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi.” 


Nhạc Dương đứng chỗ cửa hang, nghiêng người nhìn ra phía ngoài, dọc theo vách đá, khắp nơi 
đều là những lễ nhỏ chỉ chít chằng chịt, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Tới khi Trương Lập 
gọi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau vào đây đil ” Nhạc Dương mới là người cuối cùng 
vào hang, trong lòng lấy làm nghi hoặc: “Đây không phải hang động thiên nhiên, mà hình thành 
do con người phá hoại. Trước đâu, phía trên hang động này chắc được xây thành một dạng cung 
điện lầu các gì đó chăng? ” 


Bước qua xác con chim khổng lồ, vào bên trong hang. Nhạc Dương nhìn về bên trái, hang động 
này cứ vươn mãi theo chiều rộng của vách đá, những trụ ánh sáng rọi xuống từ các lễ hổng bên 
trên chiếu lên những bệ đá và các bức tượng vỡ vụn, hình thành nên một hành lang dài đầy trụ 
sáng. Dõi mắt nhìn hồi lâu mà cũng chẳng thấy đâu là tận cùng, chỉ có thể trông thấy những trụ 
ánh sáng đan chéo vào nhau và đám bụi lơ lửng bên trong cột sáng mà thôi. Bức tường phía sau 
tượng đá dường như có rất nhiều bích họa, nhưng giờ đều đã tróc hết cả rồi, duy chỉ có chỗ 
chân tường là còn mấu mảng màu sắc loang lổ. 


“Đây là gì thế? ” Trương Lập hỏi. Anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn, từ những khối đá vụn bị tàn 
phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá năm xưa lớn đến nhường nào. Trương 
Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, vậy mà chiều cao của anh 
cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. 


Pháp sư Á La giải thích: “Đây, có lẽ là những vị thản nguyên thủy nhất của Bản giáo cổ đại. 
Đừng nói là các cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ. Có 
điều, Bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh Tam giới, "Thần giới trên bầu trời, Tán giới 
ở giữa, Long giới ở dưới... những bức tượng này chắc là Tán. Tiếc là máy tính để bên dưới kia 
rồi, không tra được tư liệu.” 


Đường Mẫn vừa vào trong hang đã vội kéo Lữ Cánh Nam ra kiểm tra vết thương. Lữ Cánh Nam 
dựa lưng vào một bức tượng vỡ để Đường Mẫn băng bó, hai người rì rầm nói chuyện gì đó, nét 
mặt tươi cười. Trác Mộc Cường Ba trông thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. 


Dưới đất phủ một lớp bụi dày, để lại vô số vết chân. Nhạc Dương quan sát rồi nói: “Chắc là có 
năm người, ba người cao trên một mét tám, nhìn vết chân có thể thấy, chúng đã đi sâu vào bên 
trong khu di tích trước khi chúng ta tới đây, chỉ để lại một tên canh giữ. Tên kia thấy chúng ta, 
hoặc nghe được tiếng súng, liền chạy đi tụ họp với đồng bọn, vì vậu vết chân của hắn có vẻ rối 


Trang 1.856/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


loạn hơn một chút. Người này cao khoảng một mét sáu lăm đến một mét bảy, chiều cao tương 
đương với người còn lại. Vết máu dưới đất cho thấy, trong bọn chúng đã có người bị thương, chỉ 
có điều, bao nhiêu người bị thương, và thương thế ra sao thì không rõ.” 


Ba Tang cũng chú ú đến vết máu trên mặt đất, có mấy chỗ máu đọng lại, vẫn chưa khô hẳn. 
Anh ta bước tới, đưa ngón trỏ ra chấm một chút, đưa lên lưỡi liếm một cái, rồi nhâm nhấm tỉ mỉ 
như người thử ma túy, cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra. Sau khi thử mấy lần, Ba Tang 
đưa ra kết luận: “Có máu của bốn người, trong đó có hai người bị thương rất nặng. ” 


Nhạc Dương chưa bao giờ thấy Ba Tang lộ ra chiêu này, lấy làm ngưỡng mộ, vội tò mò hỏi: 
“Sao mà biết được thế? Anh Ba Tang, dạy em được không? ” 


^s ? 


Ba Tang cười gằn một tiếng: “Nếm nhiều máu người chết, tự nhiên sẽ phân biệt được thôi. 
Nhạc Dương rùng cả mình, không dám hỏi tiếp nữa. 


Lữ Cánh Nam cũng nói: “Chắc Ba Tang nếm ra được sự khác biệt của máu trong động mạch và 
tĩnh mạch thôi. Vết chân dưới đất cho chúng ta thấy, trong đó có một người bị tập tễnh, một 
người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi, dọc đường hắn đi vẫn có máu nhỏ xuống, 
vả lại còn là loại trộn lẫn giữa máu trong động mạch và tĩnh mạch.” 


Pháp sư Á La bổ sung thêm: “Trọng tâm của hắn hơi nghiêng về bên phải, có lẽ tay bị thương là 
tay trái. ” 


Trương Lập hỏi: “Vậy, giờ chúng ta tính sao đây? Tiến vào trong hay ở lại đây? ” 


Ba Tang gằn giọng nói: “Đương nhiên là tiến vào rồi. Bọn chúng có hai tên bị thương nặng, vũ 
khí đạn dược cũng tiêu hao gần hết, không nhân lúc này giết luôn chúng đi, chẳng lẽ đợi chúng 
dưỡng thương xong quay lại cắn chúng ta một miếng sao? ” Nói rồi, anh ta trợn tròn mắt nhìn 
chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba hơi nhíu màu. 
Đội trưởng Hồ Dương cũng bày tỏ thái độ: “Đúng, phải nhân lúc nàu ném đá xuống giếng! ” 


Đường Mẫn nói: “Nhưng mà, họ đã bị thương nặng rồi, nếu đổi lại là chúng ta, chắc họ cũng 
buông tha thôi, phải không? ” 


Trên gương mặt Ba Tang liền lộ ra một nụ cười tàn khốc, anh ta bước đến sát trước mặt Đường 
Mẫn, gằn giọng nhả ra từng chữ một: “Cô chớ quên rằng, đến cả đồng bọn chúng còn không 
tha, huống hồ là chúng ta! Cô thử nghĩ xem, nếu bắt được cô, chúng sẽ làm gì? ” Nhìn nụ cười 
tựa bà ngoại sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ của Ba Tang, Đường Mẫn tái mét mặt, cúi 
gằm đầu xuống. 


Trác Mộc Cường Ba lên tiếng ngăn lại: “Đủ rồi, Ba Tang.” Gã đưa mắt liếc nhìn Lữ Cánh Nam 
theo thói quen, nhưng Lữ Cánh Nam cũng cúi đầu trầm tư, không biết đang nghĩ gì. 


Nhạc Dương chăm chú nhìn vào sâu bên trong hang, nói: “Không rõ sâu bao nhiêu, rất dễ mai 
phục đấy.” Anh đang đứng bên cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải ba người 
ôm mới trọn vòng, thoạt trông có vẻ như một đoạn cánh tay của pho tượng nào đó. 


Ba Tang cất giọng khan khan nói: “Tôi cũng đang lo lắng chuyện này, chúng biết chúng ta đến 


Trang 1.857/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi. Hừ, để xem xem, chúng còn mai phục được kiểu gì nữa.” 


Nhìn bộ dạng hăm hở muốn xông vào của Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương, lại nghe bên dưới 
bậc thang không ngừng vang lên những âm thanh như tiếng tù và, Trác Mộc Cường Ba trầm 
ngâm giây lát, đoạn nói: “Nếu nghỉ ngơi đủ rồi, thì chúng ta tiến vào trong. Chia làm hai nhóm, 
giữ khoảng cách hai trăm mét, mọi người phải cẩn thận.” 


Nhóm đầu tiên gồm có pháp sư Á La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hỏ Dương. Pháp 
sư Á La đi đầu tiên, ông không di động men theo hành lang, mà nhảy nhót giữa những bức 
tượng bị tàn phá xập xệ. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia bắn 
cho kẻ địch, nhưng Lữ Cánh Nam thì hầu như không để ú. Nhạc Dương cũng nhanh chóng chú 
ú đến phương pháp và quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của pháp sư Á La, thoạt nhìn có vẻ như ông 
nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi ngưng lại một chút, rồi tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng kỳ 
thực thân thể pháp sư không hề dừng vận động dù chỉ một giây. Phải khi giương súng lên ngắm 
về phía pháp sư mới phát hiện, căn bản không thể ngắm đúng vào người ông được. 


Chưa đi được bao xa, men theo hành lang trụ ánh sáng ấy qua một đoạn vòng cung, pháp sư Á 
La bỗng “ổ” lên một tiếng khe khẽ, rồi tăng tốc. Bọn Nhạc Dương, Trương Lập vội chạy theo 
sau, vừa quành qua chỗ rẽ, liền thấy phía trước lại có một cửa đá, giờ chỉ còn lại hai khung cửa 
vuông vắn, ánh sáng tràn vào từ phía ngoài cửa. Nhạc Dương đưa mắt quan sát, dấu chân ởi ra 
bên ngoài, sau đó lại trở lại, kế đó lại chuyển sang hướng khác, lẽ nào cánh cửa này không đi 
được? Anh đi theo pháp sư Á La ra ngoài cửa đá, trước mắt bỗng sáng bừng lên, nơi này lại là 
một hang động hình bán cầu giống như chỗ lúc nãy họ vừa leo lên, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. 
Nhạc Dương bước ra chỗ mép, dưới chân cũng có các bậc thang dốc đứng, nhưng chỉ còn vài 
bậc, bên dưới tựa như đã bị rìu sắc đẽo đi nhẫn nhụi, tạo thành một vách đá phẳng cao mấy 
trăm mét. Nhạc Dương lè lưỡi thầm nhủ, chẳng trách bọn kia lại vòng trở lại. Trương Lập cũng 
đi theo ra, hỏi: “Chạy mất rồi hả? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Chỗ này chắc không xuống được chứ? ” 


Nhạc Dương gật đầu. Pháp sư Á La đã vòng trở lại, Nhạc Dương vẫn đứng ở mép cửa hang, 
quan sát những lỗ hổng lớn nhỏ không đều chạy dài về phía bên trái vách đá bên ngoài. “Sao 
thế? Chưa đi hả? ” Trương Lập hỏi. 


Nhạc Dương chầm chậm ởi theo sau, nói: “Tôi đang nghĩ, chỗ này có lẽ không phải là hang 
động thiên nhiên, nhưng đã bị con người phá hoại toàn bộ rồi. Bên trên này chắc là có mái chìa 
ra, có góc cạnh, rất có thể chúng chính là những cung điện, lầu các chúng ta thấy trong Mật 
quang Bảo giám.” 


“Hải! ” Trương Lập dừng lại, phát hiện pháp sư Á La đã đi trước một quãng xa rồi, bèn vội vàng 
chạy theo. 


Nhạc Dương nói: “Bọn họ xây dựng giữa lưng chừng vách núi, ở độ cao này, nếu quy mô đủ lớn, 
chắc là có thể nhìn thấu từ trên mặt biển. Phá hoại cũng sạch sẽ thật đấu! ” Anh nhớ lại hang 
động bên ngoài khung cửa không hề để lại chút dấu vết nào của con người, không khỏi lắc đầu 
cảm thán. 


Lúc nàu, pháp sư Á La đã dừng lại. Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương vội vàng 
nấp vào một chỗ, hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ thấu pháp sư À La đang đứng bên 


Trang 1.858/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên một cái mũi chó có mọc cánh dơi, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chắc là không phải 


đụng độ với kẻ địch. Nhạc Dương bèn từ chỗ nấp bước ra, pháp sư Á La chậm rãi nói: “Dấu 
chân, rối loạn mất rồi.” 


Trang 1.859/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5 - Thành Tước Vẫu 


Nghe những lời lẽ đầu kích động của Trát Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi. Đúng 
thế, Đạo quân Ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân bình thường đánh 
bại! Thế nhưng, tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ 
trước như thế? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấu 
đã không còn chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hau sao? 


Oan gia ngõ hẹp 


Kẻ đi cuối cùng báo tin kia dường như cũng phát hiện ra những dấu chân rõ rệt trên nền đất, cố 
Úú giẫm thêm mấy vết nữa trên những vết chân vốn có, hoặc di chân xóa đi, nhìn như thể có rất 
nhiều người đi qua đi lại chỗ này vậu. 


Chẳng những vậy, ở phía trước đám dấu chân nhốn nháo nhộn nhạo này, dấu chân vốn của 
năm người đột nhiên chỉ còn lại một, chính là dấu chân của tên bị tập tễnh. 


Trương Lập nói: “Bọn chúng làm loạn các vết chân, chắc muốn khiến chúng ta nghi hoặc đâu. 
K lạ thật, dấu chân của những tên còn lại sao đều biến mất cả rồi? ” 


Pháp sư Á La chỉ vào cái chân gãu của một bức tượng đá cách chỗ họ đứng không xa: “Trên kia 
có hai vết chân, khoảng cách rất lớn.” 


Nhạc Dương nói: “Vậy là đã rõ, chúng chưa đi được bao xa, kẻ ở lại canh phòng đã hội họp với 
bốn tên còn lại ở đâu. Có bốn tên nhảy nhót trên các mảnh tượng vỡ giống pháp sư Á La, chỉ có 
tên bị thọt chân kia là không thể nhảy được, vì vậu mới đi dưới đất. Hãy cẩn thận, kẻ địch có thể 
ở ngay phía trước đâu thôi. ” 


Như vậy là muốn lần theo vết chân truy đuổi kẻ địch sẽ khó khăn hơn nhiều, không biết liệu đối 
phương sẽ nấp vào đâu. Đi được chừng bốn năm chục mét nữa, pháp sư Á La lại dừng lại, chăm 
chú nhìn vào vách tường phía trước. Một đường màu đen, vạch từ trên vách tường kéo xuống 
mặt đất, rồi lại kéo dài sang phía tường bên kia, hai bên vạch đen ấy có vẽ hai ký hiệu “? ”, 
trông như ký hiệu tiền tệ vậu. 


“Đây là...? ” Nhạc Dương thì thào hỏi. 

“Đây là...” pháp sư Á La ngập ngừng nói, “nếu tôi đoán không lầm, đây có lẽ là Kim Cương 
tuyến. Màu đen là định, các kú hiệu xung quanh chỉ thân, pháp, ý... À mà thôi, nói một cách 
đơn giản, trong Bản giáo cổ đại, đường màu đen có các kú hiệu này giống như một lời cảnh báo 
vậu, nó đại biểu cho sự nguy hiểm, không thể vượt qua.” 


“Nhưng mà...” Trương Lập nhìn dấu chân chạy sang phía bên kia vạch màu đen, nói: “Đã được 
bao xa đâu chứ, có khi nhóm của Cường Ba thiếu gia vẫn còn chưa xuất phát cũng nên.” 


Nhạc Dương nói: “Vạch đen này hẳn đã có từ rất lâu rồi! Nét vẽ bằng than chì có thời gian bảo 
tồn lâu nhất, nhưng mọi người nhìn đi, ở chỗ riềm đã mờ mờ loang lổ rồi. Phía trước cũng 
không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì cả, chúng ta cần thận hơn một chút chắc là không có 


Trang 1.860/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vấn đề gì đâu.” 


Pháp sư Á La trước tiên khẽ chau màu, rồi đưa mắt nhìn những bệ đá và tượng đá đã bị phá 
hoại nghiêm trọng, gật đầu nói: “Đi sau lưng tôi.” Bốn người, một đi trước, ba theo sau lần lượt 
bước qua vạch đen cảnh báo nguụ hiểm, bốn người nhóm Trác Mộc Cường Ba phía sau thấu họ 
vòng qua chỗ ngoặt, cũng bắt đầu đi theo. 


Sau khi bước qua vạch cảnh báo, trong không khí lan tỏa một thứ mùi kù dị, chẳng hẻ dễ ngửi 
chút nào. Cuối cùng, Nhạc Dương không chịu nổi kêu lên: “Mùi gì vậy? Thối quá.” Trương Lập 
đáp: “Như là mùi chuồng gà ở quê ấy, ừm, chắc là mùi cứt gà.” 


Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, nhưng dấu chân dưới đất vẫn tiến về phía trước. Nếu kẻ địch 
muốn giở trò gì, thì trong thông đạo duy nhất nàu chắc cũng không thể thoát thân nổi. Phía 
trước sáng bừng lên, thì ra vách tường bên ngoài đã sụp hẳn xuống, hình thành nên một cánh 
cửa số kiểu Pháp khổng lồ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào. 


Trương Lập bảo Nhạc Dương: “Cậu nói xem, liệu chúng có nhảy thẳng từ trên nàu xuống dưới 
kia không? ” 


Nhạc Dương hỏi ngược lại: “Anh dám không? ” Thấy Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại 
nói tiếp: “Tôi nghĩ, bọn chúng cũng không dám đâu.” 


Đi được chừng mười phút nữa, dọc đường đã qua hơn chục chỗ cả bức tường sụp xuống như thế, 
pháp sư Á La nói: “Chú ú, có lối rẽ nhánh.” 


Phía trước, vẫn là hành lang dài có vô số cửa số trời lớn nhỏ, bên phải, có một hang động sâu 
không thấy đáu, cao khoảng ngang đầu người. Dấu chân dưới đất vẫn tiến thẳng về phía trước. 
Họ đứng bên ngoài cửa hang sâu nhỏ kia nhòm thử vào, chỉ thấu một vùng tối tăm mù mịt. Từ 
các dấu vết để lại, dường như không có người đi vào trong đó, nhưng cũng không ai dám khẳng 
định chắc chắn. Trương Lập nói: “Giá mà có lựu đạn khói ở đây thì tốt.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Chúng ta đi tiếp thôi.” Pháp sư Á La vòng qua chỗ rẽ, đi về phía có 
ánh sáng, đột nhiên chăm chú nhìn một hồi, đoạn nói: “Không ổn! Phía trước có gì đói ” 


Vách tường đá khẽ rung lên, tựa hồ có thứ gì to lớn lắm đang ập tới. Nhạc Dương đang đứng 
bên cạnh chỗ tường sụt ở vách phía bên ngoài, ngấng đầu lên nhìn, thấu trên bầu không lại có 
bóng đen đảo lượn. Mùi phân chim, đường vạch màu đen, trong chớp mắt lập tức được liên kết 
với nhau. Lúc này, chấn động trên vách đá càng lúc càng rõ ràng hơn. “Không xong rồi, đây là 
tổ chim! ” Nhạc Dương kêu lên. Đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập đều ngẩn ra, pháp sư Á 
La xoay mình lại, đứng giữa ba người họ. Vách đá vẫn tiếp tục rung lên, một vật gì đó rơi ra, có 
hai miếng dâu màu đen, trông như cái đồng hồ đeo tay vậu. Vật đó vốn chẳng xa lạ gì với họ, 
Cơn Lốc Đenl Hồi ở Đảo Huyền Không tự, chính thứ này đã khiến họ nếm đủ khổ sở rồi. 


“Đừng chạy! ” “Không kịp nữa rồi! ” Hai tiếng quát lần lượt là của đội trưởng Hồ Dương và pháp 
sư Á La. Thời gian hẹn giờ hiển thị trên đồng hồ vẫn còn hai giâu, chỉ thấu hai tay ông vung lên, 
bàn tay ấn lên người Nhạc Dương và Trương Lập, đồng thời tung ra một cước, cùng lúc hất văng 
ba người trước mặt mình ra xa, còn bản thân ông cũng mượn lực phản chấn bắn mình về phía 
con chim khổng lồ đang lao tới. 


“Âm! ” một tiếng, quả bom nổ tung, mà không chỉ có một, liền kể sau đó lại liên tiếp vang lên 


Trang 1.861/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những tiếng nổ lớn như trời long đất lở, vụn đá bắn tung tóe khắp nơi, khói mù mờ mịt khiến 
người ta tức thở. Khi mở được mắt ra, Nhạc Dương cũng không khỏi kinh hãi đến bần thần cả 
người. Hành lang họ vừa đi qua đã bị nổ thành mấy đoạn, chỗ anh đang nằm chỉ rộng chưa đến 
hai mét, thành một trụ đá nhô ra trên vách núi, chẳng may lăn một cái là rơi xuống ngav. 
Trương Lập đang đeo mình ở bên mép vực, khó nhọc bò lên, Nhạc Dương vội vươn ra giúp 
Trương Lập một tau. Đội trưởng Hỏ Dương bị pháp sư Á La đá sang một đoạn gãy khác, cách 
Nhạc Dương và Trương Lập chừng mười lăm mét, hình như là bị xung lực của vụ nổ tác động 
nên mới bay xa như vậy. Có vẻ như chân anh còn bị đè bên dưới một bức tượng đá. Còn pháp 
sư Á La ở phía bên kia đâu? Nhạc Dương không thấy, hình như ông đã biến mất ở chỗ rẽ ngoặt 
đằng trước rồi. 


“Đội trưởng Hồ Dương! Anh không sao chứ? ” Nhạc Dương lớn tiếng hỏi. 


Đội trưởng Hồ Dương nghiến răng, rút chân ra khỏi bức tượng đá, trả lời Nhạc Dương: “Tôi 
không sao, các cậu mới phải cần thận đấy, bên dưới sắp sụt xuống rồi! ” 


Nhạc Dương vội cúi xuống nhìn, chỗ anh và Trương Lập đứng đã thấy có đá vụn tróc xuống, 
xem chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng phía trước cách những sáu bảu mét, phía sau 
còn sụt đến một hai chục mét, làm sao mà nhảy qua được. Vách đá cũng bị nổ cho vụn bét ra, 
căn bản không thể nào leo bám lên được. Chẳng lẽ bị vâu khốn ở đây? Anh nhìn sang Trương 
Lập hỏi: “Tính sao giờ? ” Trương Lập vung mạnh cổ tay, dâu móc bị kẹt trong ổ quay không 
bắn ra được, anh liền bực tức gắt lên: “Dây móc bị chấn động, hỏng rồi, không dùng được.” 


Nhạc Dương quay người lại nói: “Sẽ sập đấy, chúng ta phải nghĩ cách. Nhìn kia kìa, kia kìal Cái 
hang nhỏ ấy! Chúng ta có thể nhảy qua đó được! ” 


Trương Lập đứng ở mép vách đá do dự mãi vẫn chưa nhảy, lại kéo tay Nhạc Dương nói: “Cậu 
biết tôi mắc bệnh sợ độ cao mà. Làm sao nhảy được đây? ” 


Nhạc Dương nói: “Đã đến lúc này rồi anh đừng có mà nói đùa nữa, lúc ở Đảo Huyền Không tự 
nhảy thế nào thì giờ nhảy thế ấy.” Nói xong, anh liền hít sâu một hơi, nhảy bật lên, rồi vững 
vàng hạ xuống chỗ cửa hang tối om om kia. Nhưng lúc quay người lại, thì chẳng thấy Trương 
Lập đâu, anh bèn ngó đầu ra cửa hang, lớn tiếng gọi: “Mau nhảy qua đây đi! Anh còn đợi cái gì 
nữa? ” 


Trương Lập vẫn dáo dác ngó xuống bên dưới. Hồi ở Đảo Huyền Không tự, bên dưới tối om đen 
kịt, không nhìn thấy gì, lấy hết dũng khí nhảy một cái là qua luôn, nhưng ở chỗ này lại nhìn thấy 
rõ môn một, vách đá dựng đứng phẳng lì như vừa bị một lưỡi rìu đẽo gọt, bên dưới là những 
ngọn cây xanh ngắt như từng mũi cọc nhọn chĩa lên tua tủa, cao quá đi mất! 


Phần gốc chỗ đoạn nhô ra nơi anh đứng đã có khe nứt, cả khối nham thạch nhô ra ấy có thể đổ 
sập xuống bất cứ lúc nào. Nhạc Dương cuống cuồng kêu lên: “Đồ ngốc, nhảy đi! ” Trương Lập 
ngần ngừ, lùi lại một bước, rồi cũng chạy lấy đà như ai, nhưng đến sát mép giậm chân nhảy lại 
không dồn lực xuống, mà lao bổ vào giữa khoảng không! “Đồ ngốc! ” Nhạc Dương mắng một 
tiếng, rồi giơ báng súng ra. Trương Lập vội bắt lấy, cả người đập thẳng vào vách đá, Nhạc 
Dương phải vất vả lắm mới kéo được anh vào trong hang động. Phía bên kia, đội trưởng Hồ 
Dương cũng loạng choạng đứng lên, nói với hai người: “Cứ ở yên đó, tôi đi gọi bọn Cường Ba 
thiếu gial ” 


Trang 1.862/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói với lại “Anh cũng cẩn thận đấy, đội trưởng Hỏi ” Trở vào trong hang, nhìn 
Trương Lập đang ngồi rũ ra dưới đất, anh bèn hỏi: “Tôi bảo này, sao mà anh lại sợ độ cao được 
chứ? ” 


Trương Lập lắc đầu: “Không biết, hồi đi lính đã bao giờ bị thế đâu. Nhưng mà hồi đấy hình như 
cũng chưa phải tác chiến trên cao lần nào cả. Có lẽ tại nhà cửa ở quê tôi đều thấp tè tè cũng 
nên. Ä, phải rồi, giờ chúng ta tính sao đâu, cứ đợi ở đâu à? ” 


Nhạc Dương đưa mắt nhìn vào sâu trong hang, rồi lại liếc Trương Lập, mỉm cười hỏi: “Vào 
trong... xem thử nhé? ” 


Cái hang nhỏ này không sâu lắm, nhưng rẽ qua một khúc quanh, thì ánh sáng liền bị chặn lại, 
tối om như mực. Nhạc Dương ởi phía trước, được một bước lại dừng lại, cẩn thận đưa chân dò 
dẫm mặt đất, chỉ sợ bước hụt vào khoảng không, hoặc giãm phải cạm bẫy gì. Trương Lập đặt 
một tay sau lưng Nhạc Dương, để đảm bảo khoảng cách giữa hai người. 


“Nhanh hơn một chút được không vậy? ” 
“Tối thui lui thế nàu, chẳng nhìn thấu gì cả, nhanh làm sao được? ” 


“Sao không bật đèn lên? ” Trên súng tiểu liên tự động của họ đều có gắn đèn pin. “Đồ ngốc, 
nếu bên trong có kẻ địch, thế chẳng phải chúng ta đã bị lộ rồi à? ” 


“Suụt, có ánh sáng! ” 


Hình như họ đã đi ra khỏi cái ngách nhỏ ấu, phía trước là một gian sảnh lớn, hoặc có lẽ giống 
một cái kho hơn, bên trong chất đầy một đống những thứ vàng óng. Những cột ánh sáng nhỏ 
hơn phía bên ngoài từ bốn phương tám hướng chiếu vào, giao nhau chằng chịt, hệt như ánh 
nắng chiếu qua cái rổ vậu. 


“Oal Giàu to rồi! ” Hai người bị sắc vàng lóa mắt phía trước thu hút. Cả một đống to tướng, chất 
lên như một ngọn núi nhỏ vậy, ít nhất phải cao tầm mười mét. Những cột sáng nhỏ ấy chiếu lên 
trên, lập tức phản xạ ra một loại ánh sáng khiến người ta không sao kháng cự lại nổi... ánh 
vàng! Ngoài một đống lớn ở giữa, xung quanh còn có vô số tượng vàng, tuy đều bị tàn phá, 
nhưng vẫn rực rỡ chói ngời, ánh sáng lóa mắt, dù có xấu xí khó coi đến mấy thì cũng chẳng ai là 
không thích cả. 


Tiếng nổ vừa vang lên, liền có bốn người bò lên từ một chỗ vách đá đổ sập, chính là Tây Mễ, 
Max, lvan và Hồ Tử. “Bám đuôi chúng ta à, được lắm! Nếu không nổ chết, thì cho chúng chơi 
với bọn chim kia.” Tây Mễ cười gằn. 

“Khổ thân thằng Lôi Ba.” Hồ Tử nói. 

Tây Mễ cười khẩu: “Mày biết nhược điểm của thằng ấy mà, không kìm được lòng với những thứ 
lấp lánh phát quang, để cho nó ở trong ấy với những thứ đó cũng tốt.” Y đột nhiên vung tay, hạ 
thấp giọng khẽ quát: “Nấp mau, vẫn còn người! ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba chạy rất gấp gáp, vừa nghe thấu tiếng nổ liền tức thì guồng chân chạy, 
tuy họ đã dự phòng trước kẻ địch sẽ chạy thoát thân bằng lối rẽ, nhưng cũng không thể ngờ 


Trang 1.863/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng lại cho nổ sập cả vách đá, thế này thì thực sự là quá tàn độc! 


Trác Mộc Cường Ba xông lên trước tiên, đang chạy, gã chợt thấy cảnh giác, liền lăn ngay xuống 
đất, đồng thời nghe thấy Ba Tang kêu lên: “Có mai phục! ” Hai viên đạn sướt qua vai, chỉ thấu 
nhói lên cảm giác bỏng rát, sau đó mới nghe tiếng súng. Chỉ chậm một bước thôi, viên đạn ấu 
rất có thể đã xuyên qua lồng ngực gã rồi. Gã vừa ngã người ra, tiếng súng đã vang lên tới tấp. 
Ba Tang, Lữ Cánh Nam, và Đường Mẫn đều nấp phía sau các bức tượng đá, kẻ địch dường như 
cũng đang ẩn mình đằng sau mấy bức tượng phía đối diện. 


Bốn người đi trước không rõ sinh tử thế nào, lòng Trác Mộc Cường Ba như có lửa đốt, nhưng 
mấy tên chặn phía trước kia cũng cực khó đối phó. Kỹ thuật bắn súng của chúng đều rất chuẩn 
xác, chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi, là lập tức lia tới một loạt đạn ngay. Tính sao bây giờ? 'Trác 
Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại tìm sự trợ giúp, chỉ thấu Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều nấp 
sau bức tượng bên trái, còn Ba Tang thì không thấy đâu. Lữ Cánh Nam khe khẽ lắc đầu, ra hiệu 
bảo gã chớ nên vọng động. Cần phải nghĩ ngay một phương án tác chiến, nhanh chóng giải 
quyết tên địch cản đường, các tính toán chạy qua với tốc độ chóng mặt trong đầu Trác Mộc 
Cường Ba. 


“Cạch cạch cạch”. Một quả cầu hấp dẫn ném ra, bắt đầu kêu lên “ong ong ong...” “Tạch 
tạch...” mấy tiếng súng vang lên, bắn nó vỡ tung. Tây Mễ rút ổ đạn ra, lắp một băng mới, nói 
với Hồ Tử ở đằng trước: “Còn chơi trò nàu nữa, tưởng bọn ta là khỉ chắc.” 


Trác Mộc Cường Ba liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của Lữ Cánh Nam, tựa như đang hỏi gã định 
làm gì. Gã cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa. Đạn bắn từ ba hướng khác nhau tới, bên trái 
phía trước khoảng năm chục mét có một người, chính diện tầm bốn chục mét có một người 
khác, xa hơn chỗ vách đá bên ngoài bị sụt có hai người nữa lộ cái bóng hắt ra. Kẻ địch nấp rất 
khéo, vừa có thể nhìn thấy lối đi duy nhất qua khe hẹp giữa những mảnh vỡ của các pho tượng, 
cả người lại khuất hoàn toàn sau lưng tượng đá. Trong khi gã chỉ cần đặt một chân ra khỏi chỗ 
nấp là lập tức ăn đạn ngay. Súng bắn không tới được chỗ đó, trừ phi ném lựu đạn đúng vào chỗ 
chúng ẩn nấp, bằng không cũng không làm gì được đối phương. Nhưng ở góc của gã, khe hở 
lớn nhất để quăng lựu đạn vào cũng chưa đến mười xăng ti mét. Cách xa đến năm chục mét mà 
muốn ném lựu đạn vào cái lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay, sợ rằng trên đời này chẳng ai có thể làm 
được. Lẽ nào không có sơ hở nào hay sao? 


“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Trác Mộc Cường Ba tự nhủ, rồi tập trung phân tích lại tình thế. Nếu 
xông thắng qua thì sao nhỉ? Phía trước bên trái có ba người, trước sau hô ứng, dù xông ra được 
phía trước cũng không thể nào an toàn rút lui được; chính diện chỉ có một người, hơn nữa còn ở 
gần nhất, nhưng hắn cũng ẩn nấp khéo léo nhất, giữa ba cái đôn đá liền sát nhau cao khoảng 
hai mét, trên đầu có một trụ đá bắc ngang, hình thành nên một cái khám thờ hình chữ “Môn” 
(_); nấp trong đó, cũng bằng như nấp trong lô cốt vậu. Cái “khám thờ” ấy mở ra phía sau, nếu 
phối hợp với mấy tên đồng bọn nấp phía bên trái, sơ hở duy nhất của hắn có lẽ là khung cửa. Vì 
trụ đá bên trên và đôn đá phía dưới không hoàn toàn khớp nhau, nên phía trên của lô cốt ấu có 
lỗ hở, Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn thấy bóng sáng lấp lóa biến đổi bên trong. Gã thẩm tính 
toán, thấy có thể ném lựu đạn vào đó. Nếu từ phía trên ném lựu đạn vào trong, khi phát nổ thì 
sóng xung kích cũng không ảnh hưởng đến gã, ngược lại mấy tên đồng bọn kia sẽ bị gây nhiễu. 
Vấn đề lúc này là làm sao xông được tới phía trước đó? Làm sao có thể leo lên đỉnh lô cốt? 
Trong cả quá trình ấy, làm sao để mình không bị trúng đạn? 


Trang 1.864/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến pháp sư Á La. Phải rồi, phương thức di động của 
pháp sưl 


Không được, mình không làm được. Vậy thì phải dùng cách nào đối phương không thể ngờ tới... 
Đúng rồi, dùng cách đó! Đôn đá cao khoảng một mét tám, tương đương với chiều cao của mình, 
có thể nhảy được cao chừng ấu không nhỉ? Xem ra đành phải đánh liều một phen!l Tính toán 
xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba liền đặt khẩu tiểu liên tự động xuống đất, chỉnh lại vị trí đôi tiểu 
liên mini Steur hai bên nách sao cho dễ rút ra nhất, kế đó lấy ra hai quả đạn hấp dẫn, tay phải 
cầm một quả lựu đạn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn, gã nở một nụ 
cười đầy tự tin, vung tay ném ra quả đạn hấp dẫn đầu tiên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên 
không trung. 


Cùng lúc đó, Trác Mộc Cường Ba từ chỗ nấp chạy ra, nhưng gã không chạy giữa đường, mà 
men theo vách hang bên trong, thân người nghiêng đi, bám theo vách tường chạy lên cao, sử 
dụng kỹ thuật chạy trên tường đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Mượn đà lao của cơ thể, 
có thể men theo tường lên cao ba bốn mét, rồi chạu thêm được bảy tám bước dọc theo chiều 
ngang bức tường nữa. 


Tây Mễ quả nhiên không ngờ Trác Mộc Cường Ba sẽ xông qua bằng cách này, đến khi ụ phát 
hiện ra, Trác Mộc Cường Ba đã vòng qua được chướng ngại vật, chạy thêm chừng hai chục mét 
nữa rồi. Cùng lúc ấu, quả đạn hấp dẫn thứ hai cũng được gã ném ra. Tây Mễ chưa kịp đoán ra Ú 
đồ của Trác Mộc Cường Ba, lại vẫn phải liếc mắt xem đối phương ném ra đạn hấp dẫn hay thứ 
gì khác. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấu, Trác Mộc Cường Ba đã xông thêm được mười 
mét nữa, chỉ còn cách chỗ luan ấn nấp vài mét. Bấu giờ Tây Mễ mới sực hiểu ra Trác Mộc 
Cường Ba định làm gì, còn sự chú ý của lvan đều đã đặt cả lên chỗ quả đạn hấp dẫn, gã lại còn 
đang giương súng lên định bắn vào quả cầu phát sáng ấu nữa. 


“luan, hắn ở trên đầu mày! ” Tây Mễ vội quay họng súng, đồng thời quát lên nhắc nhở lvan. 
Song, Trác Mộc Cường Ba đã dồn hết sức lực bật mạnh, cả người bốc lên tại chỗ, nhảu một cái 
lên đỉnh cái đôn đá cao gần hai mét, cánh tay vươn ra, tương luôn quả lựu đạn vào trong “lô 
cốt”. Đây là khoảnh khắc duy nhất gã dừng lại, tiếc rằng họng súng của Tây Mễ vẫn chưa kịp 
dịch chuuển tới. 


Trong khoảnh khắc đó, lvan vừa bắn vỡ quả đạn hấp dẫn, bên tai nghe thấy tiếng quát của Tâu 
Mễ, não bộ vẫn đang phân tích hàm nghĩa của câu nói ấy; họng súng của Tâu Mễ dịch chuyển, 
đang cố gắng đuổi theo bóng Trác Mộc Cường Ba, Trác Mộc Cường Ba đã bỏ lựu đạn vào chỗ 
luan ẩn nấp, liền ngả người về phía sau, hai chân dồn sức đạp mạnh, thân thể bắn ngược lại như 
mũi tên rời dâu cung. 


“Âm! ” ánh lửa lóe lên, khói bụi bắn tung tóe, đạn sướt qua bên tóc mai Trác Mộc Cường Ba. 
Gã lộn một vòng rồi hạ xuống, lúc lơ lửng trên không hai tau đã rút ra đôi tiểu liên mini Steur, 
bắn tới tấp vào kẻ địch trong đám bụi mùi, đồng thời lợi dụng làn khói ấy che chắn, lao bổ về 
phía bên trái. Lữ Cánh Nam và Ba Tang cũng lần lượt phối hợp yểm hộ cho gã. Không còn cản 
trở nào, Trác Mộc Cường Ba lại phi lên vách đá bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, hai tau cầm 
súng chạy như bay trên tường, khi thân thể song song với mặt đất, gã đột nhiên xoau một vòng 
ba trăm sáu mươi độ, động tác tuyệt mỹ như vận động viên trượt băng đảo mình trên không. 
Thân thể đang xoay, hai họng súng đã liên tiếp nhả đạn, bắn trúng Hồ Tử vẫn đang ngẩn ra 
trước vụ nổ. Vừa hạ xuống góc tường, hai tau đã một trước một sau, cùng lúc khai hỏa, vừa 


Trang 1.865/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khiến kẻ địch phía trước không thể phản kích, đồng thời cũng đảm bảo tên ở sau lưng hoàn toàn 
không còn cơ hội sống sót. Liền ngay sau đó, hai khẩu súng chĩa ra phía trước, người bổ nhào 
sang bên phải, thân thể xoay chuyển trên không trung, họng súng nhả đạn không ngừng, hoàn 
toàn phong tỏa không cho kẻ địch nhô đầu ra. 


Lúc Tây Mễ phát hiện Trác Mộc Cường Ba xông ra từ làn khói bụi, vừa khéo trông thấy gã làm 
động tác xoay mình ba trăm sáu mươi độ trên tường, đồng thời nổ súng xạ kích, trong chớp mắt, 
Hồ Tử đã trúng đạn ngã xuống; y đang định giương súng ngắm bắn, một loạt đạn đã quét về 
phía mình. Đối phương đang biểu diễn nghệ thuật chắc? Bắn súng cũng có thể nhịp nhàng như 
nước chảy mây trôi, phiêu hốt bất định như đang khiêu vũ thế hay sao? Tây Mễ chợt có cảm 
giác, mấu chục năm cầm súng của mình đều thật uống phí. Hóa ra, bắn súng cũng có thể trở 
thành một thứ nghệ thuật, cũng có thể khiến người ta nảy sinh ra thứ ảo giác gần như hoàn mỹ 
ấu. Quỹ đạo xoay chuyển họng súng ấy, kiểu vừa xạ kích vừa đảo người xoay chuyển ấy, liệu 
có tránh được không? Thấy đối phương đã áp sát tới, y không do dự thêm giây nào nữa, nhảu 
thẳng xuống lễ hồng trên vách tường. 


Không chỉ kẻ địch chấn động vì kinh ngạc, cả bọn Ba Tang cũng đều chấn kinh như thế. Tính 
toán chuẩn xác, thời gian không sai một giây, đến cả màn khói bụi mù mịt sau vụ nổ cũng đều 
được tính kỹ càng, sau cùng, điều khiến họ thấy không thể tin nổi chính là những động tác ấy, 
một loạt động tác liền mạch liên tiếp, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ không một khuuết điểm 
nào. 


Mái tóc đen phất phơ, mắt tóe lên ánh lửa, đạn bay vù vù, mang đi hơi ấm trong không khí, 
những động tác liền lạc như áo trời ấy khiến Lữ Cánh Nam cũng không khỏi biến sắc. Nếu 
không phải lúc này, nếu không phải ở nơi này, cô gần như đã tưởng rằng mình đang xem một 
màn biểu diễn thể dục nhịp điệu. Mỗi bước đều được biên đạo từ trước, tựa như đã tập luyện cả 
trăm cả vạn lần, mỗi động tác đều biểu hiện được sức mạnh và vẻ đẹp của cơ thể, điểm khác 
biệt duy nhất là, vận động viên biểu diễn ấy hai tay hai súng, khi xoay chuyển trên không còn 
nhả đạn bắn vào kẻ địch. Cô lầm bẩm: “Minh có dạy cho anh ta thứ này đâu chứi ” 


Ba Tang vừa nhìn động tác của Trác Mộc Cường Ba liền tức thì hiểu ra, Cường Ba thiếu gia đã 
kết hợp động tác của đám thanh niên chạy Parkour người Nga và đôi súng trên tay một cách 
hoàn mỹ, chỉ có điều, thật khó mà tin nổi là gã lại có thể thực hiện một cách thuần thục nhuần 
nhuyễn đến thế, có... đây có phải là năng lực bộc phát không? Xem ra, có những lúc, Cường Ba 
thiếu gia sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ cao thâm khó dò... 


Thực lực của Max 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chỗ Tây Mễ nhảy xuống, thầm kinh hãi: “Cao như vậu mà cũng dám 
nhảy saol ” Gã dừng lại, cần thận quan sát chỗ Tâu Mễ nấp, vẫn còn một tên nữal 


Lữ Cánh Nam, Đường Mẫn và Ba Tang đều xông lên, vây tên cuối cùng lại. Đường Mẫn không 
nói tiếng nào, chỉ bản thần nhìn Trác Mộc Cường Ba chăm chăm. Trong khoảnh khắc lúc gã 
xông ra đó, cô gần như đã không nén được muốn hét lên, nhưng những chuyện diễn ra tiếp sau 
đó khiến cô có cảm giác như mình đang nằm mơ, bóng dáng thân quen ấy làm cô kích động đến 
độ chỉ muốn bật khóc lên. Ba Tang thì lại để ý đến cái bóng vừa nhảy xuống, tại sao... cảm giác 
quen thuộc đó là thế nào vậy? 


“Cạch cạch! ” Âm thanh làm kinh động mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba. Gã vội xoay người 


Trang 1.866/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ôm lấy Đường Mẫn lăn sang một bên, kế đó mới phát hiện có người ở phía sau tượng đá ném 
khẩu súng ra, rồi đến hai cánh tay run lẩu bầy giơ lên cao, một giọng tiếng Trung ngọng nghịu lơ 
lớ cất lên: “Đừng... đừng bắn... đầu... đầu hàng, đầu hàng rồi! ” Ngữ điệu ấy, cũng run lên bản 
bật như muốn khóc. 


Trác Mộc Cường Ba hạ nòng súng xuống, quát lên: “Cút ra đây! ” 


Chỉ thấu Max loạng choạng bước ra từ chỗ nấp, hai chân mềm ra như bún, có vẻ như một chân 
đã trúng đạn, máu tuôn ra như suối, mới được vài bước đã ngã ập xuống đất. Y lại rướn bò lên 
mấu bước nữa, đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, hai tau ôm chặt sau gáy, mông chống lên 
cao, toàn thân đều run bản bật như cây sấy. “Đừng giết tôi.” Giọng nói ấy đủ khiến người ta 
nghe mà nổi hết cả da gà. Max khóc lóc cầu xin: “Đừng giết tôi mà... tôi trên còn có mẹ già 
khóc đòi ăn, dưới có còn con trẻ tám mươi tuổi...” 


Dường như Max cũng ú thức được nói vậy rất không thuận miệng. Giọng ụ vốn đã nghe mai mái 
eo éo, giờ lại thêm cả tiếng khóc lóc ỉ ôi, càng toát lên một vẻ quái dị khó tả, khiến Đường Mẫn 
không sao nén được, bật cười thành tiếng “hích hích”. 


Trác Mộc Cường Ba thấy đối phương là một tên tóc vàng mắt xanh, bèn hỏi Lữ Cánh Nam: 
“Người này, không phải trong đảng Hồ Lang à? ” 


Lữ Cánh Nam nhận ra y, gật đầu đáp: “Hắn tên là Max, có thể coi là quản gia của Merkin cũng 
không sai. ” 


Max miễn cưỡng hiểu được Lữ Cánh Nam nhận ra mình, lại nhìn thấy hụ vọng cầu sinh, vội 
vàng xun xoe cười với cô: “Vâng, vâng, tôi... tôi bị ép mà...” Y vốn đang nước mắt đầm đìa, giờ 
lại gượng nhếch hai khóe miệng lên, bộ dạng thành ra phía trên nước mắt lưng tròng, phía dưới 
lại miệng cười toe toét, một gương mặt chia ra làm hai nửa. Vừa nói, Max lại vừa đập đầu lạu 
Trác Mộc Cường Ba như tế sao. Trông dáng vẻ ấy, nếu Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, có khi 
còn sẵn sàng liếm gót giàu cho gã cũng nên. 


Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ chán ghét, nói với những người phía sau: “Mọi người để ý hắn, xem 
có hỏi được gì không, tôi đi xem bọn Nhạc Dương thế nào rồi! ” Dứt lời, liền không cho Max cơ 
hội lấu lòng, sải chân bước đi luôn. Max khóc ròng, ngước đôi mắt đảm đìa nhìn ba người còn 
lại, lập tức khóa chặt mục tiêu, vừa xun xoe lấy lòng, vừa tỏ ra hết sức đáng thương với Lữ Cánh 
Nam. 


Dọc đường, Trác Mộc Cường Ba gặp đội trưởng Hồ Dương. Hồ Dương bèn thuật lại mọi chuyện 
xảy ra với họ. Trác Mộc Cường Ba thấy vết thương trên đùi đội trưởng Hồ Dương, bèn nói: 
“Anh quay lại để Mẫn Mẫn xử lý vết thương trước đi, có cần tôi đỡ không? ” Đội trưởng Hồ 
Dương lắc đầu bảo không, đòi đưa Trác Mộc Cường Ba đi tìm bọn Trương Lập. Trác Mộc 
Cường Ba nói mãi mới khuyên được đội trưởng Hồ Dương quay lại chữa trị, rồi tiếp tục chạy về 
phía trước. 


Nhạc Dương và Trương Lập hưng phấn bò lên bò xuống trên núi vàng trong hang động, lúc 
ngừng lại để nghỉ lấy hơi, Nhạc Dương bỗng kinh ngạc phát hiện ra có một người bị vùi trong 
đống vàng, chỉ có đôi chân là lộ ra ngoài, thỉnh thoảng lại giật giật một cái, máu chảy lênh láng 
đầu ra đất, xem ra chắc không sống nổi rồi. Hai người đoán rằng, đây là một tên định mai phục 
trong hang này, nhưng chấn động của vụ nổ ngược lại đã chôn luôn hắn ở đâu. 


Trang 1.867/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hai người bèn hợp sức lại nhấc các khối vàng ra, Nhạc Dương nhận diện được, người này chính 
là gã tên Lôi Ba luôn ở bên cạnh Tây Mễ, trước đâu anh từng đọc qua tài liệu về nhóm người 
này. Nhạc Dương đang nghĩ ngợi, bỗng Lôi Ba vươn tay bám chặt vào ống quần, chỉ kêu lên 
được một tiếng: “Vàng! ” rồi ngoẹo đầu, tắt thở. 


Nhạc Dương vẫn chưa hết sợ, đưa tay vuốt vuốt lên ngực, đột nhiên lại nghe thấu có người ở 
phía ngoài cửa hang hỏi: “Ai ở trong đó vậy? ” Hai người lại được một phen bở vía, nhưng rồi 
lập tức nhận ra, đó là giọng của pháp sư A La. 


“Pháp sư, pháp sư Á Lal ” Nhạc Dương và Trương Lập kêu lên. Pháp sư Á La nhún nhảy mấy 
cái, đã đến trước mặt hai người. 


“Pháp sư, ông qua đây bằng cách nào vậy? ” Nhạc Dương không sao hiểu nổi. Lúc nãy, họ cách 
cửa hang này chỉ chưa đầu hai mét, còn pháp sư Á La ở phía bên kia của đoạn đứt gãu, cách cửa 
hang ít nhất cũng phải hơn chục mét, dù ông có chạy trên tường cũng không thể nào đi xa thế 
được. Thông thường, cự lụ giới hạn của chiêu chạy bộ trên tường này chỉ khoảng bảy mét. 


Quần áo pháp sư trông nhàu nhĩ rách bươm, ông gật đầu bảo với Nhạc Dương: “Cậu suy đoán 
không sai, bên đó quả nhiên là tổ chim, bọn chim khổng lỗ ấu nuôi chim non ở đây. Tôi đã giết 
chết ba con, khó khăn lắm mới thoát ra được.” 


“Á! ” Nhạc Dương và Trương Lập đều ngây ra, phản ứng hệt như lúc Trác Mộc Cường Ba lần 
đầu tiên nghe Lữ Cánh Nam nói đã giết con trăn khổng lồ ở rừng Nam Mỹ vậu. Lũ chim ấy đâu 
phải loại chỉ dùng từ “to lớn” là hình dung được, vậu mà pháp sư lại bảo đã giết chết ba con rồi! 
Giờ nghĩ lại, chuyện pháp sư Á La đến được hang động này cũng chẳng to tát gì cho lắm. Bọn 
chim khổng lỗ kia mà ông còn bảo giết là giết luôn, thử hỏi còn chuyện gì không làm được nữa 
đây? 


Trương Lập cười khổ gật đầu, đằng nào cũng chỉ cần biết pháp sư Á La rất mạnh, mình tuyệt 
đối không phải là đối thủ của ông là được rồi. Anh chỉ vào núi vàng, cười cười với pháp sư Â La: 
“Pháp sư, bọn cháu phát hiện một kho vàng này. Nhiều lắm, toàn bộ ở đây đều là vàng cả đó! ” 


Pháp sư Á La nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói ra một câu khiến cả Trương Lập và Nhạc 
Dương suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ nghe ông chậm rãi nói: “Đây là đồng.” 


“Cái... cái gì? Sao lại là đồng được? Đồng... đồng... đồng làm gì có màu sắc đẹp thế này? Ông 
có thấy chúng phát sáng không? Pháp sư, ông nhìn kỹ hơn được không ạ! ” Trương Lập vẫn còn 
mang theo một tia hụ vọng. 


“Pháp sư, chỗ này, ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi chứ? Nếu là đồng thì làm sao giữ được 
hoàn hảo vậy được? Đây vẫn còn sáng bóng như mới mài! ” Nhạc Dương cũng cuống quýt nói. 


Pháp sư Á La nở một nụ cười điểm đạm, nói: “Thứ này, có thể nói là một loại bí pháp cổ xưa, 
các cậu gọi là hợp kim đồng cũng được. Giải thích thế nào nhỉ, giống như là kỹ thuật mạ kiếm 
đồng thời Chiến Quốc vậy, đâu là một phương pháp dùng để bảo đảm đồng không bị ô xụ hóa. 
Trong các sách vở của Mật giáo cũng có ghi chép, chỉ là phương pháp luyện chế đã bị thất 


^s 2 


truyền rồi mà thôi. 


Trương Lập và Nhạc Dương bị shock khá nặng, những tưởng phát hiện được kho báu rồi, kết 


Trang 1.868/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quả lại chưng hửng một phen. Pháp sư Á La cảm một cây gậu trông giống như bằng vàng lên, 
hỏi Nhạc Dương: “Nếu bằng vàng thật, cậu cho rằng tôi có thể nhấc lên thế nàu không? ” 


Nhạc Dương sau khi lấy lại bình tĩnh đã nghĩ kỹ lại, đúng vậy, nếu là vàng thật, câu gậu đó ít nhất 
cũng tầm mấy trăm cân, sức một người không thể nào nhấc lên nổi. Anh chàng xìu hẳn xuống. 


“Ủa? ” Pháp sư Á La cảm cây gậy đồng, đưa mắt nhìn Lôi Ba đã nằm đờ dưới đất, hỏi Nhạc 
Dương: “Người này lợi hại lắm à? ” 


“Không biết nữa, lúc chúng cháu vào hắn đã bị đè chết ở đây rồi.” Trương Lập đáp. 


Pháp sư Á La gật đầu như thể vừa giải đáp được khúc mắc trong lòng: “Vậy thì không phải hắn. 
Nếu hắn lợi hại thế thật, hai người các cậu chắc không thể đứng ở đây rồi.” 


“Hả? Pháp sư, ý của ông là...? ” Nhạc Dương nhạy bén hỏi ngay. 


Pháp sư Á La đảo mắt một vòng quanh hang động hình bán cầu, nói với hai người: “Chỗ nàu, 
trước khi các cậu đến, đã xảu ra một trận ác đấu.” Ông đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi lại tiếp 
lời: “Các bức tượng đồng này có lẽ đã bị phá hoại từ rất lâu rồi, có điều, trận đấu đó đã phá hoại 
chúng triệt để hơn nữa. Các cậu nên cảm thấu mình mau mắn, vì trước mặt họ, sợ rằng hai cậu 
thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh trả đâu! ” Pháp sư Á La chăm chú nhìn câu gậu bằng đồng 
trong tay, thảm nhủ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng là để tranh đoạt vàng? Không, 
không thể nào, với thân thủ của những người ấu, chắc sẽ không động lòng vì vàng bạc nữa. Vả 
lại, họ cũng không thể nào không phân biệt được những thứ này rốt cuộc là đồng hay là vàng.” 


Nhạc Dương và Trương Lập ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu pháp sư Á La đang nói gì. Cái gì 
mà ác đấu, sao đến cả cơ hội đánh trả cũng không có nữa? Pháp sư thấy hai người lộ vẻ nghi 
hoặc, liền đưa cây gậy đồng ngắn trong tau cho Nhạc Dương: “Cậu xem ởi, có thấy gì không? ” 


Pháp sư Á La chỉ cho Nhạc Dương xem năm chỗ hõm nhỏ trên thân câu gậu, to nhỏ khác nhau, 
khoảng cách vừa khéo như một bàn tay. “A...” Nhạc Dương sửng sốt áp bàn tay mình vào đó, 
bàn tau người kia lớn hơn bàn tay anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng được, bàn tau ấy mà nắm 
thành nắm đấm sẽ lớn chừng nào. Vả lại, câu gậy này bằng đồng chứ đâu phải đồ chơi, cần sức 
lực lớn thế nào mới để lại dấu vết rõ như vậy trên đó được? “Đây... không thể nào chứ, đây là 
đồng cơ mài Lẽ nào pháp sư cũng làm được? ” Nhạc Dương kinh hãi kêu lên. 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Tuy tôi không thể, nhưng tôi biết có người làm được, sức người đích 
thực là có thể làm được việc đó.” Pháp sư Á La tự đánh giá, Đại lực ưng trảo công của mình chỉ 
có thể bóp vỡ những vật cứng như gạch đá, nhưng muốn để lại vết tích rõ rệt như vậy trên hợp 
kim đồng thì vẫn còn kém một bậc. 


Pháp sư Á La đặt câu gậu đồng xuống, quay qua lần tìm trong hang động, thử tìm kiếm các dấu 
vết trên những pho tượng đồng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, chốc chốc lại dừng lại nghĩ ngợi, 
tựa hồ đang mường tượng ra trận đấu từng diễn ra ở nơi đâu. Pháp sư Á La quan sát càng lâu, 
hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại, dường như gặp phải một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhạc 
Dương và Trương Lập thấy thế liền nhồm dậy, đi theo sau pháp sư quan sát những dấu vết lúc 
nãy mình không để ý đến. Họ thấy những vệt lõm hình nắm đấm trên tượng đồng, và cả những 
vết chém rất mảnh, thoạt nhìn trông như vết nứt tự nhiên, nhưng quan sát kỹ sẽ nhận ra, đó là 
do một loại vũ khí cực kù sắc bén để lại. Nhạc Dương giật một sợi tóc luôn vào khe nứt, thấy rất 


Trang 1.869/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sâu, mà bề mặt lại hết sức nhãn nhựi, không hiểu là do loại vũ khí nào gây ra nữa? 


Pháp sư Á La nói không sai, càng lúc Nhạc Dương và Trương Lập càng phát hiện thêm nhiều 
dấu vết đánh đấm, tuy không biết cuộc chiến xảy ra từ bao giờ, nhưng nhìn những dấu tích dể lại 
có thể thấu, đó là một trận ác đấu vô cùng kịch liệt, khó mà hình dung cho nổi. 


Pháp sư Á La ban đầu chỉ là lấu làm kỳ lạ, càng về sau càng thấu kinh hãi, ông thầm nhủ: “Thực 
lực của những người này, e rằng đã chẳng kém gì các vị trưởng lão trong Trưởng lão viện rồi. 
Những kẻ đáng sợ ấy là người Qua Ba ư? Hay là người nào khác? ” 


“Trận đấu này, chắc là xảy ra vài năm trước, hơn nữa, những người này, từ bên ngoài tới đây.” 
Phía bên kia, Nhạc Dương đã rút ra kết luận, chứng cứ ủng hộ kết luận này của anh là một đồng 
xu. Đồng xu ấy bị kẹt trong một bức tượng đồng, vì va chạm với bức tượng, nên đã biến từ hình 
tròn thành hình bầu dục. Họ đều không đọc được chữ khắc trên đó, nhưng số 1985 thì được 
khắc rất rõ ràng. Nếu phát hiện ra đồng xu này trước khi pháp sư Á La tới đâu, chắc chắn Nhạc 
Dương sẽ cho rằng đó là do một loại vũ khí chuyên bắn đồng xu thay cho đạn gây ra. Nhưng 
xem tình hình hiện tại, rất có khả năng đồng xu này là do người nào đó dùng lực cổ tay trực tiếp 
ném ra. Trương Lập hiểu rất rõ vậu nghĩa là như thế nào. Tuy lính đặc chủng bọn họ cũng có 
thể ném phi tiêu xuyên qua tấm kính, nhưng dù sao đó cũng là vật sắc nhọn, còn muốn ném 
đồng xu tròn va chạm mạnh đến độ méo cả ổi, vậy thì lực tay phải lớn đến chừng nào mới đủi 
Nếu không phải trước đó pháp sư Á La đã có lời, anh hẳn đã cho rằng đây tuyệt đối không phải 
hành vi của con người. 


Pháp sư Á La xoay xoay đồng xu giữa các ngón tau, đột nhiên thốt lên: “Đi! ” Cổ tau ông lắc 
nhẹ, chỉ nghe “đinh” một tiếng, đồng xu đã va chạm với tượng đồng, phát ra một âm thanh giòn 
tan. Nhạc Dương vội lại chỗ phát ra âm thanh quan sát, chỉ thấu đồng xu đã làm hõm một vệt 
mỏng trên bức tượng đồng, nhưng bản thân nó thì không bị biến hình, mà rơi xuống đất. Pháp 
sư Á La kiểm nghiệm lại suụ đoán của mình, thầm nhủ, “Quả nhiên, với công lực hiện tại, ta chỉ 
làm được đến vậy mà thôi. Người bên ngoài, không ngờ lại là người bên ngoài! Ở thế giới ngoài 
kia đã xuất hiện kẻ mạnh như vậy từ bao giờ? Thật đáng sợ, sau này trở về nhất định phải báo 
với các trưởng lão trong Trưởng lão viện mới được.” 


“Nhạc Dương! Trương Lập! Pháp sư Á Lai ” Lúc này, bên ngoài cửa động chợt vang lên tiếng 
hô hoán của Trác Mộc Cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập vội chạy ra ngoài, miệng đáp 
vang: “Cường Ba thiếu gia, chúng tôi ở đây, chúng tôi không sao. Pháp sư Á La cũng ở đây này! 
Chúng tôi ở bên này này! ” 


Có tiếng Lữ Cánh Nam cất lên: “Không có dây thừng, họ không qua được đâu.” Thì ra, sau khi 
đội trưởng Hồ Dương trở lại, Lữ Cánh Nam thấy đã có ba người canh phòng Max, mà tên nàu 
dường như cũng bị thương khá nặng rồi, vì vậy cũng đi theo Trác Mộc Cường Ba qua đây. Trác 
Mộc Cường Ba vỗ vỗ đầu, đúng là cuống quá thì rối, dây thừng lại để trong ba lô bên dưới bậc 
thang, gã liền bảo bọn Nhạc Dương chịu khó đợi mình và Lữ Cánh Nam quay trở lại lấy dây 
thừng. 


Đường Mẫn nói với đội trưởng Hồ Dương: “Hình như gãy xương ống chân rồi, đợi lát nữa phải 
nẹp vào cho anh mới được. ” 


Ba Tang nhìn chằm chằm vào Max, họng súng cũng luôn chĩa về phía ụ. Tên Max này thoạt 
trông có vẻ như đang cúi đầu bất động, nhưng thực ra cặp mắt vẫn đảo không ngừng, lúc nàu 


Trang 1.870/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấu Đường Mẫn đã kiểm tra sơ qua vết thương của đội trưởng Hồ Dương, liền vội dè dặt nhích 
lên, gương mặt già đanh rặn ra một nụ cười hết sức khó coi, nói bằng thứ tiếng Trung ngọng líu 
ngọng lô: “Chị ơi, có thể giúp tôi với không, tôi... tôi... tôi sắp không xong rồi, máu... máu cứ 
chảy mãi... chị ơi, chị xinh đẹp ơi...” Nước mắt nước mũi Max chảy đầm đìa. Nếu không phải tự 
biết mình không được dễ thương cho lắm, có khi y đã lao đến ôm chân Mẫn Mẫn, lớn tiếng kêu 
gào gọi cô bằng mẹ rồi cũng nên. 


Đường Mẫn thoáng đỏ mặt, bị một gã đàn ông đã ba bốn chục tuổi gọi bằng chị, ít nhiều cũng 
có cảm giác kù kỳ. Cô liếc nhìn Max, quả nhiên, máu vẫn rỉ ra không ngừng, cả một bên ống 
quần đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ ối, trông bộ dạng hắn lại cũng hết sức đáng thương. Đường 
Mẫn thầm thấy bất nhẫn, liền quay sang nhìn Ba Tang hội ú. Ba Tang đanh mặt lại lắc lắc đầu, ý 
muốn nói, cứ mặc xác hắn. Max ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chằm chằm vào mặt Đường 
Mẫn, thi thoảng lại cúi xuống nhìn cái đùi bị thương của mình, tuy không nói gì nữa, nhưng bộ 
dạng ấy rõ ràng đang tỏ ý: không ngờ các người cũng thế, đành chấp nhận số phận vậy thôi. 


Cuối cùng, Đường Mẫn nói: “Qua đây xem nào.” Max ngoảnh đầu sang một bên, trông chẳng 
khác nào một đứa con trai vừa bị oan ức, vừa khéo cũng để Đường Mẫn trông thấu hàng nước 
mắt đeo trên má mình. Đường Mẫn nói: “Chỉ cần anh không làm loạn thì không có chuyện gì 
đâu. Nào, qua đây tôi xem cho.” 


Ba Tang hơi chau mày, tuy nòng súng của anh ta vẫn hướng về phía Max, nhưng khoảng cách 
giữa Đường Mẫn và tên đó quá gần. Anh ta thầm tính toán, như vậy đạn xuyên qua nội tạng đối 
phương, hẳn sẽ làm Đường Mẫn bị thương. Còn nếu bắn vào đầu? Ở khoảng cách gần như vậu, 
liệu đạn có xuyên qua được xương sọ không nhỉ? 


Đường Mẫn đang chuẩn bị vén ống quần Max lên để kiểm tra vết thương, đột nhiên nghi hoặc 
hỏi: “Máu của anh sao lạnh vậy? ” Nếu là máu tràn ra từ vết thương hở, sao lại lạnh buốt thế nàu 
được? Đúng lúc đó, cô liền trông thấy trong đôi mắt đáng thương đó bỗng lộ ra một tia hung 
hãn. Đường Mẫn còn chưa kịp kêu lên, Max đã chụp lấy cổ tau cô. Đường Mẫn vội giở ngay thủ 
pháp Cầm nã thủ lật cổ tay chụp ngược lại đối phương, không ngờ cổ tau Max cũng lại lật thêm 
lần nữa, bóp chặt tay Đường Mẫn. Đồng thời, thân hình cao lớn đó cũng vòng qua phía sau cô 
một cách linh hoạt dị thường. Cái chân bị thương kia, giờ như chẳng hẻ bị thương chút nào cả 
vậu. 


Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương đều ở 
ngay bên cạnh, song cũng không kịp ra tay ngăn lại, chỉ thấy Đường Mẫn đặt tay lên vết thương 
của Max nói một câu, kế đó đã áp người vào phía sau cô, một tau tóm chặt hai cổ tau Đường 
Mẫn, tay kia lăm lăm một miếng đá nhọn hình mũi giáo, đầu nhọn chỉ còn cách mắt Đường Mẫn 
chưa đầy một cen ti mét. 


“Đừng... đừng kích động.” Max cảnh cáo đội trưởng Hồ Dương và Ba Tang. “Tao cũng không 
muốn cô gái xinh đẹp này bị thương chút nào cả, lùi lại, lùi lại hết! Mày, ném súng qua đâu! ” 


Bàn tay cầm súng của Ba Tang không hề nhúc nhích, ngược lại còn gằn giọng nói: “Mày thử 
nhúc nhích xem nào.” Đồng thời, ngón tay anh ta đã chầm chậm dồn lực, cò súng phát ra âm 
thanh khe khẽ. Đội trưởng Hồ Dương vội kêu lên: “Đừng làm bừa, Ba Tangl ” 


Max cũng không ngờ trong nhóm đối phương lại có người như thế, vội nấp đầu ra phía sau 
Đường Mẫn. Đúng lúc này, Đường Mẫn đột nhiên vung chân hất về phía sau, đá vào chỗ yếu hại 


Trang 1.871/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của kẻ địch. Nhưng Max đã có đề phòng từ trước, hai đùi kẹp lại, giữ cứng chân cô. Thấy cô gái 
này cũng không phải hạng vừa, y lập tức buông tay kia ra, hơi ngửa người về sau một chút, chặt 
thẳng vào động mạch trên cổ cô. Đường Mẫn tức thì ngất xỉu tại chỗ. Max lại áp người lên, lần 
này một tay xốc dưới nách Đường Mẫn để giữ cô ở tư thế đứng, tay kia vẫn cảm miếng đá nhọn 
hoắt chĩa vào mắt cô. 


Ba Tang thầm kinh hãi, thủ pháp ấy sao mà quen thuộc vậy. Họ đều đã được huấn luyện như 
thế. Từ động tác của kẻ địch có thể phán đoán, tên Max này chắc chắn là lính đặc chủng chuyên 
nghiệp. Vừa nãy họ đã hoàn toàn bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt, vẻ ngoài yếu ớt như 
sắp hết hơi chỉ là giả bộ, vết thương đầm đìa máu kia chẳng lẽ cũng là dùng máu dự trữ để ngụy 
trang? Xem ra cả viên đá nhọn kia cũng nằm trong tính toán của đối phương rồi, thật không ngờ 
lại phạm phải sai lầm như thế! 


Max kéo Đường Mẫn giật lùi từng bước một, Ba Tang cũng không ngừng ép tới, gây áp lực về 
tâm lú cho kẻ địch. Anh ta không lo lắng nhiều cho an nguy của Đường Mẫn giống đội trưởng 
Hồ Dương, chỉ cần Max lộ ra một chút sơ hở, họng súng trên tay Ba Tang sẽ nhả đạn không 
chút nể nang gì. Trước khi xuất phát, mỗi chiến sĩ đều phải chuẩn bị để chết, tuyệt đối không 
thể chịu sự uy hiếp của kẻ địch, cần phải dùng máu và sắt, bất chấp mọi giá để hoàn thành sứ 
mệnh, đây chính là những gì anh ta được huấn luyện. Cho dù cha mẹ vợ con của mình bị trói ở 
ngay trước mặt, anh ta cũng quyết không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với kẻ thù. 


Max cũng đang thầm toát mồ hôi lạnh. Không nhận người thân, tàn bạo vô tình, những kẻ như 
vậy mới thực sự là kẻ địch đáng sợ nhất. Y bắt đầu thấy hối hận vì không tìm hiểu kỹ hơn về 
đám người này từ chỗ ông chủ của mình, có điều cũng còn may, gã râu ria xồm xoàm bị thương 
kia dường như căng thẳng hơn tên cầm súng này nhiều. “Màu, ngăn hắn lại! ” Max nấp sau lưng 
Đường Mẫn ra lệnh cho đội trưởng Hồ Dương. Lúc này, Max đã giật lùi đến chỗ lối vào ban đầu, 
ụ đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy nếu lùi xuống các bậc thang thì hơi quá mạo hiểm, 
nhưng nếu không đi ngay, gã lùn kia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Đúng khoảnh 
khắc đó, ánh mắt Max quét phải một vật trông như bằng đá hình bán nguyệt, vừa đủ để mình 
che chắn phía trên, trong đầu liền lóe lên một khả năng đào tẩu. 


Bấy giờ, Đường Mẫn đã có dấu hiệu tỉnh dần. Max tính toán lại mọi việc một lần cuối, rồi lấu 
đầu nhọn của miếng đá chọc khẽ làm Đường Mẫn tỉnh hẳn, đẩy mạnh cô về phía Ba Tang, rồi 
ném luôn cục đá nhọn ra chỗ đội trưởng Hồ Dương. Đường Mẫn lao ập tới, Ba Tang thầm kinh 
hãi, ít nhất trong lúc này đối phương vẫn còn sáng suốt từ bỏ con tin; Đường Mẫn tỉnh lại lúc ngã 
dựa vào người Ba Tang, khiến anh ta lại bị phân tán; kế đó đội trưởng Hồ Dương bị viên đá ném 
vào, sự chú ú của Ba Tang lại bị phân tán thêm lần nữa. Tuy chỉ có hai ba giây, nhưng vậy cũng 
là quá đủ cho Max. Y chỉ mất một khoảnh khác để đẩy Đường Mẫn và ném viên đá đi, kế đó 
liễn tung chân đá vật trông như cái khiên hình bán nguyệt kia xuống bậc thang, cả người bổ 
nhào lên đó. Khi Ba Tang đưa mắt qua, Max đã nằm sấp trên cái khiên đá ấy lướt xuống bậc 
thang như một vận động viên lướt sóng rồi. 


Ba Tang không thể hất văng luôn Đường Mẫn ra, sau khi đặt được cô xuống đất, chạy ra chỗ 
bậc thang thì Max đã trượt đi được hơn trăm mét. Ba Tang nổ súng, nhưng tiếc là không thể 
ngắm bắn chuẩn xác được nữa. Max mặc áo chống đạn, ngoài ra còn giơ một tảng đá chắn phía 
trên đầu, nghe thấy một tràng tiếng súng, liền vẫu vẫy một cánh tay, ra hiệu tạm biệt với Ba 
Tang. Ba Tang đã bắn hết đạn, cũng không làm gì được tên địch đã thoát đi một quãng xa, chỉ 
phẫn nộ vung vầy khẩu súng trên tay, đồng thời cũng sực hiểu ra rằng, từ đầu chí cuối, anh ta 


Trang 1.872/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đều đánh giá quá thấp khả năng thực sự của gã tóc vàng mắt xanh ấu. 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vừa chạy tới, nghe thấy tiếng súng, đã biết có 
chuyện không ổn, kế đó lại thấy Ba Tang đứng ở chỗ bậc thang nổ súng và Đường Mẫn, đội 
trưởng Hồ Dương đang nằm dưới đất. 


“Anh Cường Ba... em...” Đường Mẫn từ từ tỉnh hắn, trông thấy Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt 
đỏ lựng lên. Trác Mộc Cường Ba liền ôm cô vào lòng, vuốt tóc an ủi: “Được rồi, không sao là tốt 
rồi.” 


Lữ Cánh Nam bước ra chỗ bậc thang, chỉ thấy bóng Max đã trở nên hết sức mơ hồ, bèn hỏi Ba 
Tang: “Đó chính là tên bị thương lúc nãy à? ” Ba Tang gật đầu. Lữ Cánh Nam lấy làm ngạc 
nhiên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? ” Cô cũng không hiểu nổi, ba người vậu mà lại để một tên địch 
đã bị thương, tau không vũ khí chạy thoát. 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã đến chỗ bậc thang, ngước mắt nhìn lên, thấu trời sắp tối tới nơi, 
cũng không còn bóng dáng lũ chim khổng lô đảo lượn trên không nữa, bèn nói: “Mang ba lô lên 
trước, cứu bọn Trương Lập ra rồi tính sau.” 


Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn ởi xuống, mới phát hiện đã mất 
hai cái ba lô, không biết là bị tên Max kia lấy, hay bị lũ chim quắp đi mất. Bên dưới đã không 
còn tiếng kêu của bọn người Lỗ Mặc, tên Max hẳn đã chạy xa rồi. Bốn người bèn mang luôn cả 
sáu cái ba lô lên, Đường Mẫn lập tức xử lý vết thương cho đội trưởng Hồ Dương, còn Trác Mộc 
Cường Ba thì mang dây thừng cho Nhạc Dương, Trương Lập ra khỏi hang động, chuẩn bị nghỉ 
đêm lại luôn phía trên nàu. 


Nghe Ba Tang kể lại chuyện Max chạy thoát, Lữ Cánh Nam thở dài nói: “Chúng ta khinh địch 
quá.” Trác Mộc Cường Ba cũng thầm lắc đầu, nếu không phải chính miệng Ba Tang và đội 
trưởng Hồ Dương chứng thực, gã không thể nào tin được, một kẻ như thế, vừa lắc mình một cái 
đột nhiên biến thành con người hoàn toàn khác. Còn cuộc chiến thần bí mà bọn Nhạc Dương 
kể, thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng tiển xu đó, sau khi tìm trong 
máy tính, phát hiện là của nước I, giờ vẫn còn lưu hành trên thị trường. Lẽ nào nước Ï lại có cao 
thủ như vậy? Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đều rất lo lắng, không hiểu những kẻ đáng sợ ấu 
đã tìm được Bạc Ba La thần miếu hay chưa? Nếu những cao thủ ấy vẫn còn đang ở nơi nàu, vậu 
bọn họ làm sao ứng phó nổi? Những người ấy tuyệt đối không phải hạng đối thủ đơn giản như 
Merkin. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng rất lo lắng, có phải sau khi Đường Thọ phát hiện 
ra Tử kỳ lân đám người đó mới đến đây? Liệu Tử kỳ lân đã bị họ dẫn đi hay chưa? Đêm hôm đó, 
mọi người đều ngủ không ngon. 


Quách Nhật Niệm Thanh 


Sáng sớm hôm sau, khi chắc chắn người Lỗ Mặc đã bỏ đi, họ liền rời khỏi khu di tích, tiếp tục 
tiến về Tước Mẫu. Lần này, không còn gặp bọn chúng kết thành từng đàn lớn nữa, có một vài 
con lẻ tẻ thì cũng nhanh chóng lần bay lần biến mất. Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ lại 
cảm giác kỳ dị hôm qua, lẽ nào bọn chúng bị thứ gì đó sai khiến nên mới tấn công họ hay sao? 


Theo lời Địch ô An Cát Mẫu, chỗ di tích của người Mục ấy nằm giữa thôn Công Nhật Lạp và 
Tước Mẫu, vậy nghĩa là chỉ cần nửa ngày đã có thể đến Tước Mẫu rồi. Nhưng bôn ba cả nửa 
ngày trời vẫn chẳng thấy bóng dáng Tước Mẫu đâu, phía trước càng lúc càng nhiều khe suối, 


Trang 1.873/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nước chảy tràn lan, đường đi nhầy nhụa bùn lầy, khiến họ buộc lòng phải rời xa vách đá, vòng 
vào trong rừng. Đi vòng vèo trong rừng một lúc, bỗng phát hiện ra đã mất phương hướng, họ 
bèn dùng dây đỏ đánh dấu lại, thử đi thử lại một hồi lâu, cuối cùng cũng ra khỏi được khoảng 
rừng như mê cung ấu. Vừa ra khỏi rừng, cả bọn đã ngần người ngạc nhiên, phía trước có đến vài 
chục người xếp thành đội ngũ chỉnh tê, cung kính chờ đợi họi 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba ngây ra mất một lúc, nhất thời không biết là địch hay là 
bạn. Mấy chục người này ai nấy đều vai lớn eo rộng, phần thân trên để trần vạm vỡ như vận 
động viên thể hình. Đặc biệt là người trông có vẻ như là đội trưởng kia, cơ hồ cao ngang với 
Trác Mộc Cường Ba, nhưng vai còn rộng hơn vai gã, cánh tay cũng lớn hơn tay gã. Những người 
này, thoạt nhìn đã biết đều là các chiến sĩ dũng mãnh. Nhưng họ lại đang cung kính đứng thành 
một hàng, không cầm vũ khí, có vẻ như không có địch ú. 


“Các vị là ai? ” Trác Mộc Cường Ba bước lên hỏi. 


“À, à, các vị khách tôn quú, cuối cùng cũng đợi được các vị rồi.” Giọng nói cất lên trả lời gã 
nghe eo éo chói tai, nhưng lại cố ý làm ra vẻ khàn khàn, nếu là giọng nữ thì còn lú giải được, 
nhưng đây lại là giọng nam. Bất thình lình nghe thấy giọng nói ấy, đến cả người giỏi chịu đựng 
áp lực tâm lý như Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi rùng mình. 


Người vừa lên tiếng không phải võ sĩ, mà giữa đám võ sĩ ấu bỗng có một bóng người lách ra, cao 
chưa đến mét rưỡi, đại khái chỉ cao hơn Đa Cát một chút, đầu cạo trọc bóng lộn như cái bóng 
đèn, chứng tỏ thân phận của y cũng là một vị Địch ô. Có lẽ y vẫn luôn đứng trước đám võ sĩ kia, 
chỉ có điều thân hình quá thấp lùn nhỏ bé, nên chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của ụ cả. Gã lùn 
đầu trọc này làm bộ làm tịch khom người một cái, rồi lại cất cái giọng khiến người ta nghe mà 
rởn cả gai ốc, tóc gáy dựng ngược ấy lên: “Cuối cùng cũng đợi được các vị rồi. Các vị là người 
Giáp Mễ, đúng không.” Ánh mắt của gã lùn trọc đầu lướt qua trên trang phục và ba lô của bọn 
Trác Mộc Cường Ba, hiển nhiên cũng không chắc chắn lắm. Có điều, dường như y cũng đã 
nhanh chóng xác nhận được, miệng cười toe toét ngấng đầu lên, bộ dạng thân thiết ấy khiến 
Nhạc Dương và Trương Lập lấy làm thích thú, cảm giác như mình là khách quú được tiếp đón ở 
khách sạn năm sao vậy. Nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba thì lại hết sức để phòng với kiểu cười 
ấu, bởi vừa mới chiều hôm qua thôi, họ đã gặp nụ cười ấu ở một kẻ tên là Max. 


*Phải rồi, chúng tôi là người Giáp Mễ. Sao ông biết? ” Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Gã lùn trọc đầu ấy tiếp tục cười cười nói: “A ha, ta nói rồi mà, nghe tin các vị sắp đến, ta đặc 
biệt phụng lệnh quốc vương đến đây chờ đón.” Giọng nói cố làm bộ làm tịch ấy đầy vẻ nịnh bợ, 
cộng với ngữ điệu eo éo quái đản, nửa âm nửa dương, khiến người ta không khỏi nhớ đến 
những nhân vật nam luôn tin rằng mình là đàn bà trong phim. Đường Mẫn bất giác thầm nghị, lẽ 
nào đây chính là Địch ô đại nhân của Tước Mẫu? Thế này thì đáng sợ quá. Còn bọn Trác Mộc 
Cường Ba thì đoán rằng, chắc là có dân làng nào đến Tước Mẫu trước, mang theo tin tức về họ 
đến đây. Duy chỉ có Nhạc Dương cảm thấy, gã lùn này nói năng dường như rất hàm hồ, không 
nói là ai báo tin, mà cũng chẳng nói là biết tin lúc nào. Đồng thời, anh cũng chú ý đến mắt trái 
của đối phương, tròng đen đã bị một màu xám đục thay thế, con mắt trái đó là đồ giả! Có điều, 
nụ cười xun xoe kia đã che giấu đi khuyết điểm nhỏ này, nếu giọng nói của không cố tình làm 
điệu làm bộ như thế, có khi Nhạc Dương cũng chỉ lướt qua mà không để ú cho lắm. 


Gã lùn vỗ vỗ lên cái đầu trọc lốc của mình, lại nói tiếp: “À, quên mất chưa tự giới thiệu, ta tên là 


Trang 1.874/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh, vị này là Thâm Tô, đội trưởng đội hộ vệ cung đình. Xin mời theo 
chúng ta, các vị khách tôn quú, đại vương của chúng ta sẽ tiếp đón các vị bằng nghỉ lễ long trọng 
nhất.” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, họ đang định đến Tước Mẫu, giờ có người dẫn đường tất 
nhiên là chẳng còn gì hơn. Lữ Cánh Nam lắng lặng ra hiệu ngầm với Ba Tang và Trương Lập, 
bảo họ cảnh giác, hai người cũng làm ám hiệu hồi đáp. Hai bên giới thiệu qua loa, đôi mắt sắc 
bén của Quách Nhật Niệm Thanh đã nhanh chóng phán đoán được ai là người đứng đầu đội ngũ 
này, vậy là Trác Mộc Cường Ba liền trở thành Cường Ba đại nhân của 0. 


Quách Nhật Niệm Thanh khom người làm tư thế mời giống như một nhân viên tiếp tân chuyên 
nghiệp, thân thể lùn tịt cộng với tư thế vụng về ấy khiến y trông như một con gấu Koala vậu, 
đến Đường Mẫn cũng không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm. 


“À à à! ” Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ như vừa trông thấy ba lô trên lưng bọn Trác Mộc 
Cường Ba, vội vỗ mạnh vào trán mình nói: “Hãy để đám thuộc hạ nàu mang giúp các vị những 
thứ nặng nể ấy. Tuy bọn chúng rất ngu, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng được chút sức 
khỏe vẫn còn dùng được. Có thể ra sức cho các vị khách tôn quú, sẽ là niềm vinh hạnh cả đời 
của chúng. ” 


“Việc này, không cần đâu.” Trong một thoáng, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã trao 
đổi ánh mắt. 


“Không, không, sao có thể được? Đây là việc của bọn người dưới mà. Vả lại, vị nàu chân bị 
thương rồi, vậu mà cũng không cần chúng tôi giúp sao? Nếu để quốc vương thấu chúng tôi tiếp 
đón sơ sót như thế, chúng tôi, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa.” Quách Nhật Niệm 
Thanh rối rít thanh minh, bộ dạng cuống cuồng, như thể sẽ bị quốc vương trừng phạt cho sống 
không bằng chết vậu. 


“Phải đấu, Cường Ba thiếu gia, cứ giao cho họ cầm đi, không thì họ chẳng biết ăn nói thế nào 
mất.” Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, thấy Trương Lập và Nhạc Dương đã không chờ được 
mau chóng cởi những chiếc ba lô nặng nề xuống giao cho đám võ sĩ kia giữ hộ rồi, giờ lại còn 
quay qua nói giúp cho Quách Nhật Niệm Thanh. Nhạc Dương vừa thấy Trác Mộc Cường Ba liếc 
về phía mình, liền đắc ý cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay, ý chừng muốn nói, vũ khí vẫn ở 
trong tay chúng ta, kiếm mấy người vác ba lô cho cũng chẳng có gì là không được. Nhìn bộ dạng 
hì hì hà hà của anh, chắc chắn là đã muốn bỏ bớt gánh nặng này đi từ lâu rồi. 


Cuối cùng, ba lô đều giao cả cho đám võ sĩ khiêng vác, họ chỉ mang theo một vài món vũ khí 
phòng thân, đi theo phía sau. Trong lúc trò chuyện, mới biết Quách Nhật Niệm Thanh vẫn chưa 
phải là Địch ô, mà chỉ là đồ đệ của Địch ô đại nhân, nhưng bọn võ sĩ như Thâm Tô vẫn gọi y là 
đại nhân. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều không ngờ một đồ đệ của Địch ô mà địa vị cũng cao 
như vậy. Lúc họ hỏi về tình hình ở Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nhất nhất đều trả lời rất 
tận tình. Tuy nhiên, có lẽ vì nụ cười và giọng nói của ụ, Trác Mộc Cường Ba cứ có cảm giác 
trả lời không được đầy đủ sự thực cho lắm, bèn quay qua nói chuyện với Thâm Tô. Đối với vị đội 
trưởng đội hộ vệ cung đình còn cao to hơn cả mình này, Trác Mộc Cường Ba ngược lại còn thấu 
có nhiều thiện cảm hơn, nhưng tay Thâm Tô này chỉ hỏi một câu đáp một câu, gương mặt từ 
đầu chí cuối đều không lộ ra chút cảm xúc gì. Còn Quách Nhật Niệm Thanh, trên mặt lúc nào 
cũng nở nụ cười tiêu chuẩn đó, tựa hồ đã được rèn luyện đặc biệt rồi vậu. Y lượn lờ giữa cả bọn, 


Trang 1.875/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cung kính trả lời mọi câu hỏi, lúc cặp chân vừa to vừa ngắn của ụ chuyển động, trông toát lên 
một vẻ hài hước khôn tả, thường thường khiến mọi người phải bật cười. Khi bọn Trác Mộc 
Cường Ba đề nghị được gặp Địch ô đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh chẳng cần nghĩ ngợi gì 
đã đáp ứng ngay, điều này lại khiến Trác Mộc Cường Ba thầm sinh nghi, nhưng không nói ra 
được rốt cuộc là khả nghi ở điểm nào. Gã chợt thấy rất nhớ giáo sư Phương Tân, giá mà có thầy 
giáo gã ở đâu... 


Đi qua trận địa cạm bẫy trong rừng, vượt qua ngọn đồi nhỏ chắn ngang phía trước, sự chuyển 
biến to lớn của không gian khiến người ta kinh ngạc đến không thốt nổi thành lời. Bầu trời u ám 
của rừng rậm bỗng sáng rỡ lên, phía trước là một cái hồ lớn trải ra mênh mông bát ngát, đây là 
cái hồ lớn nhất họ từng thấy ở Shangri-la nàu, so với nó, cái hồ nơi Trương Lập và Mã Cát gặp 
nhau chỉ có thể tính là cái bồn rửa mặt cỡ đại là cùng. Ngay phía trên hồ là một dải thác nước, 
đúng thế, một dải, chứ không phải một thác nước đơn lẻ. Bọn Trác Mộc Cường Ba từng thấu rất 
nhiều thác nước, ở châu Mỹ đã từng vượt thác dạng bậc thang hình vành khuyên, ở Mặc Thoát 
có thấu thác nước giữa khe núi, còn cả thác nước dạng chùm trên dòng U Minh hà, nhưng nếu 
nói về hùng vĩ tráng lệ, thì không đâu so được với thác nước ở trước mắt nàu. Nhìn từ gần ra xa, 
thác nước trắng xóa liền thành một dải với hồ nước, bọt nước cuộn lên thành sóng như muôn 
ngàn đụn tuyết, hơi mù bắn tóe bốc ra cả mấy trăm mét, che mờ mặt hồ, phảng phất như thể cả 
nửa hồ nước đang sôi lên sùng sục. Đó đã không còn là một dải lụa trắng giữa trời xanh, cũng 
không phải ngọc long đang lượn giữa từng không, mà là muôn ngàn muôn vạn ngôi sao băng 
trắng xóa sầm sập đổ xuống chỗ hồng giữa trời và đất. Nhìn bằng mắt thường, cả đường chân 
trời, không đâu là không bị quân đoàn sắc trắng sầm sập như tuyết lở ấy thay thế. 


Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, đứng bên bờ hồ rõ ràng cảm thấy mặt đất khẽ rung lên, 
hơi ẩm vấn vít quanh mình, nhưng lại không nghe thấu tiếng “ầm ảm” vang động, âm thanh ấy 
men theo mặt hồ phiêu đãng ra tận xa tít tắp, cảm giác như một khúc nhạc giao hưởng thời viễn 
cổ, du dương dìu dặt. 


Theo Quách Nhật Niệm Thanh giới thiệu, tầng bình đài thứ hai của Thánh vực bị hồ nước thiên 
nhiên này chia làm hai phần, phía bên này là vương quốc Langbu, phía bên kia là vương quốc 
Yaca, thác nước hùng vĩ như một kỳ tích của tạo hóa này được gọi là Màn Trời Màu Bạc, kỳ 
quan duy nhất trong Thánh vực Tứ đại kỳ quan ở tầng bình đài thứ hai này. Còn hồ nước lớn 
bên dưới gọi là Nặc Nhật Lang Thố, tức biển Sinh Mệnh. 


Khi mọi người đều kinh ngạc trầm trồ trước kỳ quan của thiên nhiên, Lữ Cánh Nam vẫn cảnh 
giác cao độ. Cô hiểu rất rõ, những cảnh đẹp dễ khiến người ta có cảm giác quên mất mình đang 
ở nơi đâu, thông thường cũng là hoàn cảnh thích hợp nhất để phát động tấn công. Có điều, đám 
võ sĩ kia đều đứng yên như cọc gỗ đóng xuống đất, trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh vẫn đeo 
một nụ cười hòa nhã, không có dấu hiệu gì bất ổn cả. Lữ Cánh Nam bất giác thảm nhủ, lẽ nào 
mình đã quá đa nghi rồi? 


Tước Mẫu được xây dựng phía sau thác nước, nhìn kiểu tạo hình của các hang đá, thì chắc là 
kiến trúc cùng thời kỳ với di tích của dân tộc Mục mà bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghỉ lại đêm 
qua, chỉ có điều bên ngoài không có vách tường, mà thay bằng những mũi giáo dài nhọn hoắt 
đâm tua tủa, nhìn như thể vách núi há ngoác miệng ra, với hàm răng sắc nhọn. Cái miệng đó 
vươn mãi về phía sau, không biết có nối liền với những tổ chim kia không. Phía trước thì chưi 
vào đằng sau thác nước, không biết đâu mới là tận cùng. Có mấy cầu thang hơn nghìn bậc phân 
bố rải rác trên vách đá, nhưng họ không ởi lối cầu thang, mà dùng ròng rọc thả giỏ tre xuống 


Trang 1.876/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


kéo lên. Nhìn những cầu thang đá ngoằn ngoèo không có lan can ấy, Nhạc Dương không kìm 
được buột miệng nói: “Nơi này đúng là thành lũy dễ thủ khó công, chỉ có điều lên xuống ra vào 
cũng thực quá phiền phức.” 


Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đáp: “Tại sao phải lên xuống ra vào chứ? Chẳng qua để 
nghênh đón các vị khách tôn quý, chúng tôi mới cố tình xuống đó thôi. Bằng không thường 
ngày, trừ các binh sĩ đi huấn luyện, hoặc các thương nhân lai vãng, những người khác đâu cần 
phải lên xuống làm gì chứ.” 


Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Không lên xuống thì ăn gì? ” 
Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười: “Bên trên rất rộng, chúng tôi có thể tự cấp tự túc.” 


Giỏ treo được từ từ kéo lên, Nhạc Dương nhanh chóng chú ú thấy, chỗ buộc dây thừng ở chính 
giữa giỏ treo không trực tiếp treo vào, mà thông qua một bộ ròng rọc, đầu bên kia sợi thừng, 
cũng được nối với một bộ ròng rọc khác. Khoảng cách giữa hai bộ ròng rọc này khoảng mười 
lăm mét, như vậy tính ra, từ mặt đất lên đến Tước Mẫu, áng chừng có khoảng hai ba chục bộ 
ròng rọc như vậy. Đây rõ ràng lại là một kỳ tích do người Qua Ba sáng tạo ra, vừa giải quyết 
được vấn đề độ dài của dây thừng, lại giải quyết được cả vấn đề tải trọng cho giỏ treo. Về vấn đề 
nàu, họ đã nhận được đáp án khẳng định từ Thâm Tô. Tương truyền rằng, loại giỏ treo nàu 
đúng là kỳ tích của người Qua Ba, nhưng đến ngày nay, người Tước Mẫu đã học được cách chế 
tạo loại giỏ nàu và tiến hành cải tạo, cái giỏ lớn nhất có thể tải được tới năm mươi con bò. 
Quách Nhật Niệm Thanh ngấm ngầm lườm Thâm Tô một cái, tựa như đang trách anh ta không 
nên nói chuyện bí mật ấu cho người ngoài. Nhạc Dương nhạy bén phát giác ra nét mặt đó, đồng 
thời cũng để ý thấy, tuy Quách Nhật Niệm Thanh lúc nào cũng toe toét miệng cười, nhưng nói 
câu nào cũng đều quan sát rất tỉ mỉ phản ứng của họ. 


Thấy vậy, anh không khỏi thầm nhủ: “Hừm, thái độ dè dặt này, có phải là sợ đắc tội với chúng 
ta, hay là còn ý đồ nào khác nhỉ? Nhưng, chúng ta vừa mới đến đây, lẽ nào đêm hôm qua kẻ 
địch đã đến rồi? Không, chúng ta đã đi con đường gần nhất rồi, hơn nữa còn đuổi kịp mấy tên đi 
cùng tuyến đường với mình. Nếu còn những tên khác, thì chẳng có bản đồ, lại còn bị người Lỗ 
Mặc truy kích, thể lực cũng không bằng được chúng ta, tỉ lệ chúng có thể đến đây trước chúng ta 
gần như bằng không; mà dẫu cho chúng có đến đây trước chúng ta, thì cũng chỉ khiến người 
Tước Mẫu thêm cảnh giác, chúng có biết nói tiếng bản địa hay không cũng còn chưa xác định 
được nữa là... nếu vậy thì đám người Tước Mẫu này sẽ không hoan nghênh chúng ta như vậu. 
Nếu như...” Nhạc Dương loại trừ hết mọi khả năng, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tên Quách Nhật 
Niệm Thanh này là một nhà ngoại giao rất giỏi, có lẽ còn là thân tín bên cạnh quốc vương, rất 
giỏi quan sát lời ăn tiếng nói của kẻ khác, song cũng không có ác ý gì. Nơi này cũng sơn thanh 
thủy tú, không biết có cô Mã Cát nào đang đợi mình nhỉ? Hì hì...” 


Trong lúc trò chuyện, giỏ treo đã dần lên đến đỉnh, bọn Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra, 
khe nứt nơi xây thành Tước Mẫu nhìn bên dưới thì không lớn lắm, lên tới đây mới phát hiện, 
chiều cao khe nứt này áng chừng khoảng bảy mươi mét, độ sâu e rằng phải tính bằng ki lô mét, 
ít nhất cũng phải trên mười nghìn mét, chiều rộng trải về hai phía lại càng không thể đo đếm. 
Trác Mộc Cường Ba đột nhiên hiểu ra, thì ra những khe nứt này không phải do bàn tay con 
người tạo ra, mà do vách đá trên tầng bình đài thứ ba chịu lực không đều, gây ra sự đứt gấu, từ 
đó hình thành một bình đài nhỏ nằm giữa hai tầng, cả thành Tước Mẫu tọa lạc trên tầng bình đài 
nhỏ nàu. 


Trang 1.877/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Có thể gọi nơi này là tòa thành của những kỳ tích, khắp nơi đều là di tích văn minh cổ của người 
Qua Ba lưu lại. Hàng giáo nhọn chĩa lên trời ở chỗ rìa mép bình đài, nhìn từ dưới lên thì chẳng 
khác nào những mũi giáo bình thường, nhưng lên phía trên nàu mới thấy, mỗi cây đường kính 
đều lên đến cả mét, tua tủa vươn lên những độ cao khác nhau, cây dài nhất chắc khoảng hơn 
sáu chục mét, ngắn nhất cũng bốn năm chục mét, có lẽ là dùng để phòng ngự lũ chim khổng lỏ 
kia tấn công. Để đảm bảo những cây giáo khổng lồ này được cố định ở đó, phần chôn trong 
vách đá ít nhất cũng phải dài ngang với phần lộ ra bên ngoài. Nhìn những khối kim loại khổng lồ 
ấu, họ bỗng nhớ lại những trụ đồng trong Đảo Huyền Không tự, có trời mới biết người ta đã đúc 
nên những cây cột khổng lỏ đó như thế nào. Bên ngoài mũi giáo vẫn sáng bóng như mới, phát 
ra những tia sáng vàng nhạt, thật khó mà tin nổi, chúng đã đứng ở đây suốt cả nghìn năm rồi. 
Hợp kim đồng, đúng là một thứ kỹ thuật thần kỳ. 


Ở trên đỉnh khe nứt, còn có thể trông thấy rất nhiều vật hình tròn, giống như những cái gương 
lớn. Những vật hình tròn này hắt ánh sáng từ bên ngoài vào những ngóc ngách bên trong khe 
nứt, làm cả bình đài gần như luôn giữ được độ sáng như nhau. Theo lời Thâm Tô, hồi trước 
những tấm tròn đó còn nhiều hơn, nhưng vì một số bị rơi xuống, không đặt trở lại được, mà 
cũng chẳng ai biết những người Qua Ba kia đã đặt chúng lên như thế nào cả. Ngoài các tấm 
gương tròn, phía trên đỉnh còn phủ chỉ chít những vật hình ống, dùng ống nhòm quan sát kỹ, thì 
ra không phải đường ống gì, mà là loại thực vật quấn chặt vào tất cả mọi thứ họ từng gặp trong 
Đảo Huyền Không tự, có điều ở đây chúng được dùng vào mục đích khác. Thứ thực vật này, một 
đầu vươn ra ngoài khe nứt, bám theo vách đá bò lên, chắc là vươn thẳng vào trong thác nước, 
nhờ đặc tính sinh học kỳ lạ của chúng mà hút nước ở thác vào thành Tước Mẫu, rồi thông qua 
hệ thống ống dẫn đục đẽo vào vách đá, đưa nước đến từng nhà một. 


Đến gần mép bình đài nhỏ, họ đã thấy các binh sĩ đang chuyển động bánh xe đưa giỏ treo lên. 
Thật không ngờ, cả một đoàn năm chục người mà chỉ cần hai binh sĩ. Giỏ treo dẫn dần lên cao 
hơn mép bình đài, Tước Mẫu, đô thành của vương quốc Langbu cũng dần dần hiện ra trước mắt 
họ. 


Nhìn đồng cỏ rộng mênh mông xuất hiện, cả bọn Trác Mộc Cường Ba cơ hồ không dám tin vào 
mắt mình, thì ra đâu chính là Tước Mẫu, chẳng trách Địch ô đại nhân ở thôn Công Nhật Lạp lại 
bảo với họ, đó là nơi không có rừng, hết sức thoáng đãng sáng sủa, hơn nữa lại không sợ Cộng 
mệnh điểu tấn công. Nơi này hoàn toàn khác với chỗ di tích của người Mục, đồng cỏ bát ngát 
tựa như phủ lên một tấm thảm màu xanh lục, vô số bò dê ung dung gặm cỏ, xa xa là những thửa 
ruộng trồng trọt, chủ yếu là trồng ngô và lúa mì Thanh Khoa, ngoài ra còn có rau xanh, củ quả, 
được phân thành từng khu vực trồng trọt, quụ hoạch rất ngay ngắn thẳng hàng. Nhìn sang bên 
trái không thấy tận cùng, sang bên phải cũng không thấy tận cùng, nơi này hoàn toàn là một 
không gian độc lập hẳn với rừng già bên dưới. 


Đội trưởng Hồ Dương lập tức nhớ đến Machu picchu của người lnca và khu công viên quốc gia 
Mesa Verde ở Mỹ, thành Tước Mẫu này gần như là sự tổng hợp của hai kỳ quan ấy. Nhìn ra 
ngoài, nhìn xuống dưới, thành Tước Mẫu này trăm phần trăm có thể coi là nơi cao nhất mà họ 
thấy ở tầng bình đài thứ hai này. Những gò đồi trập trùng nhấp nhô, một dải màu xanh vươn ra 
xa tít tắp, chỉ cần đứng trên tòa vương thành này đã đủ trải nghiệm cảm giác cúi nhìn cả thiên 
hạ rồi; nhìn vào trong, nhìn lên trên, cả tòa thành xây dựa vào núi, đục đá làm nhà, tầng tầng 
lớp lớp, cao dần lên như ruộng bậc thang. Ruộng vườn và nhà cửa được xây thành từng vòng 
xen kẽ, vươn đến tận bên dưới vách đá của tầng bình đài thứ ba. Ngoảnh nhìn sang phía trái, 


Trang 1.878/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


liền trông thấy biển Sinh Mệnh cuồn cuộn bọt sóng trắng xóa vỗ bờ, lũ chim đảo lộn giữa tầng 
không, một tấm màn bạc từ trời cao chảy xuống, vài cầu vồng ấn ẩn hiện hiện phía sau thác 
nước, bắc ngang qua bầu không của vương thành; phóng mắt nhìn sang bên phải là cả một 
khoảng rừng xanh ngút ngàn, rặng núi xa xa trập trùng, trong rừng thảng hoặc vang lên tiếng 
gió vi vu, làm cây lá dập dẻnh như sóng, hòa với tiếng nước vỗ bờ biển, tạo nên một bản giao 
hưởng mỹ diệu tuyệt trần. 


Nếu mới rồi ở bên bờ biển Sinh Mệnh, khung cảnh tráng lệ hùng vĩ mang cho họ cảm giác chấn 
động đến tận sâu thắm tâm linh, vậu thì lúc nàu khi đứng trên vương thành Tước Mẫu, họ lại 
được hưởng thụ một vẻ đẹp bình lặng, hiển hòa, trời đất êm ả, gió thổi du dương, một vẻ đẹp có 
thể khiến tâm hồn người ta trở nên thanh khiết. Vách đá từ thuở hằng cổ hỏng hoang, mặt nước 
mênh mông cuộn sóng, ngàn vạn năm đã ngưng tụ thành một thứ thiền ú. Con người ở giữa 
khung cảnh ấu, tâm theo gió, ý theo sóng, đứng trên tuyệt đỉnh, cảm giác mình là bậc cường giả 
đang cúi nhìn chúng sinh bất giác trào dâng lên trong tâm khẩm, mỗi người tựa hồ đều hóa 
thành một ngọn núi, đắm chìm trong sự thanh bình tĩnh lặng, để mặc cho y phục tung bay trong 
gió. 


Đúng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang chợt giật mình cảnh giác. Trác Mộc Cường Ba 
khẽ kêu lên: “Cẩn thận! ” Ba Tang thì đã nghiêng mình sang một bên, né tránh đòn tấn công từ 
phía sau, đồng thời quát hỏi: “Làm gì vậy? ” 


Cũng trong khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba cất tiếng ấu, Lữ Cánh Nam đã kịp thời né sang 
một bên, nhưng bọn Trương Lập, Nhạc Dương thì không phản ứng nhanh được như vậy. Đội 
trưởng Hồ Dương bị thương ở chân, lại càng không cần nói, Trương Lập vẫn đang đắm chìm 
trong cảnh sắc tuyệt mỹ của Tước Mẫu, đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió, ý nghĩ né 
tránh vừa lóe lên trong đầu thì đã bị võ sĩ phía sau ghìm chặt. Nhạc Dương lăn người xuống đất, 
bị bốn năm tên võ sĩ vạm vỡ nhảy bổ lên, cũng nhanh chóng bị khống chế. Đường Mẫn nghiêng 
người lách sang một phía, vừa khéo lại đụng trúng vào lòng một tên khác, chưa kịp vận sức, đã 
bị đối phương giữ chặt hai tay, không nhúc nhích nổi. Ba Tang lập tức rút súng ra, nhưng lại bị 
Trác Mộc Cường Ba chặn nòng súng lại. Chỉ thấu đám võ sĩ kia đã đấu Trương Lập, Nhạc 
Dương, đội trưởng Hồ Dương ra phía trước mình, Đường Mẫn cũng bị Thâm Tô khóa ngoặt ta 
ra phía sau, nhấc lên như nhấc một con gà con, hàm răng nghiến chặt lại, gượng không phát ra 
tiếng kêu. 


Lữ Cánh Nam cũng đã rút súng ra, đang đối mặt với ba tên vạm vỡ, cả ba đều không dám áp sát 
quá, nhưng cũng không tản ra, hai bên cứ gầm ghè nhau như thế; pháp sư Á La thì đã biến mất 
trong lúc hỗn loạn, dưới đất có bốn tên võ sĩ nằm hôn mê bất tỉnh, trong thành Tước Mẫu có 
tiếng quát tháo ầm ï, đằng xa vắng lại tiếng hò hét đuổi bắt. 


“Đứng vên! ” Nụ cười trên mặt Quách Nhật Niệm Thanh bỗng biến đổi, trở nên lạnh lùng dữ 
tợn, chỉ vào khẩu súng Ba Tang đang cẩm trên tay: “Đặt vũ khí trong tay các ngươi xuống! Bọn 
ta biết, vũ khí đó rất lợi hại, nhưng, các ngươi muốn đẩy bạn bè mình vào chỗ chết trước sao? ” 


Y ngầm ra ám hiệu, Trương Lập, Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương liền bị đẩy ra phía trước, 
Đường Mẫn cũng bị Thâm Tô nhấc lên cho lơ lửng bên ngoài giỏ treo, chỉ cần y buông tay, cô 
sẽ lập tức rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Lữ Cánh Nam không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, 
xem ra, chỉ từ cách đối thoại và cử chỉ của họ, đối phương đã nhận rõ quan hệ của từng người 
thế nào. Đồng thời, chúng không hề nôn nóng động thủ, mà để họ lơ là cảnh giác, đây là một 


Trang 1.879/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


âm mưu đã được tính toán hết sức công phu cẩn mật, lẽ nào tất cả đều do gã lùn này đạo diễn? 
Kẻ này thật quá giảo hoạt... 


Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng quát hỏi: “Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? ” 
Nhà ngục Tước Mẫu 


“Hả... tại sao? ” Quách Nhật Niệm Thanh cười gằn: “Bọn người Giáp Mễ các ngươi đã làm Địch 
ô đại nhân của chúng ta trọng thương, còn ra vẻ vô tội nữa. Chúng ta đợi các ngươi lâu lắm rồi, 
đừng hòng tên nào thoát được! ” Y đưa mắt nhìn về phía hướng pháp sư Á La bỏ chạu, lầm bẩm 
nói: “Không ngờ lão già đó mới là kẻ lợi hại nhất, ta nhìn lầm mất rồi.” 


“Làm... Địch ô đại nhân trọng thương? ” Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, đã có người tới trước khi 
họ đến Tước Mẫu, hơn nữa còn khiến Địch ô đại nhân ở đây bị thương. Thế nhưng, đối thủ 
cũng vừa hôm qua mới đuổi kịp họ, vậy thì những người đó là ai? Ai đã đến đây trước họ, còn 
khiến Địch ô đại nhân trọng thương nữa? 


Nhạc Dương tuy đã bị bắt, nhưng lại là người đầu tiên có phản ứng, lập tức than thầm trong 
bụng: “Tính sót rồi! Lúc nhảy dù, trong đám người kia nhất định đã có kẻ bị gió thổi tạt về phía 
trước. Bọn chúng từ trên cao trực tiếp nhảy xuống, khả năng có người rơi xuống phía trước 
chúng ta cũng không phải là không có, thật không ngờ mình lại bỏ sót mất.” 


“Đừng lãng phí thời gian nữa! Ném hết những thứ trong tay các ngươi xuống, đừng hòng giở trò, 
nhanh lên! ” Quách Nhật Niệm Thanh bất ngờ nghiến răng rít lên, âm thanh đột nhiên cao vút 
đâm vào màng nhĩ, khiến người ta không khỏi giật thót mình. Lữ Cánh Nam thảm nhủ: “Đột 
nhiên đổi giọng uụ hiếp kẻ địch... tâm lú chiến! Y đúc rút ra từ trong thực chiến sao? Kẻ tự xưng 
là đồ đệ của Địch ô đại nhân này, rốt cuộc có vai trò gì trong thành Tước Mẫu? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh không cho họ thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hắn giơ ngón tay ra, chảầm 
chậm chỉ về phía Trương Lập, mấy tên võ sĩ đang giữ chặt anh liền bất ngờ nhấc bổng Trương 
Lập lên, chuẩn bị ném xuống bên dưới. “Gượm đã...” Trác Mộc Cường Ba vội ra hiệu cho Ba 
Tang ném súng đi. Lữ Cánh Nam cũng đặt súng xuống, cô lẳng lặng rút băng đạn ra, đặt súng ở 
vị trí có thể kịp thời cẩm lên khi có cơ hội. Lúc nàu mới nghe Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng 
làm vậy. Các vị lầm rồi, chúng tôi và những kẻ các vị đã gặp tuyệt đối không phải đồng bọn. 
Làm ơn tin chúng tôi, làm rõ mọi việc trước đã.” 


Ba Tang nhìn tên lùn đó với ánh mắt khinh miệt, anh ta hiểu rõ, tên Quách Nhật Niệm Thanh 
này chỉ muốn đánh cược một phen, để xem quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào, dù họ có 
không buông súng, Quách Nhật Niệm Thanh hắn cũng không dám dễ dàng ném Trương Lập 
xuống. Thật đáng tiếc, lại để đối phương giành phần thắng trong canh bạc này, bởi bất luận thế 
nào, Cường Ba thiếu gia cũng không thể giở bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra được. 


Trương Lập bị nâng lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn xuống dưới, quả tim như sắp nhảy ra khỏi 
lồng ngực. 


“Không phải đồng bọn? Ha ha, cái túi trên lưng các người giống hệt của chúng, vũ khí cũng 
chẳng khác gì, chúng ta làm sao tin được? ” Quách Nhật Niệm Thanh chỉ mấy khẩu súng dưới 
đất, phái ra một người nhặt hết lên. 


Câu nói này của Quách Nhật Niệm Thanh càng khiến Trác Mộc Cường Ba thêm nghi hoặc. Chỉ 


Trang 1.880/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có Nhạc Dương là chứng thực được suy đoán của mình, quay sang cười khổ với Trác Mộc Cường 
Ba, thầm nhủ: “Thật ngại quá, Cường Ba thiếu gia, tôi tính sót mất rồi.” 


“Ông phải tin chúng tôi, chúng tôi không có ác ý gì cả, người dân làng Công Nhật Lạp có thể 
làm chứng, chúng tôi chỉ đi qua đây, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại bất cứ ai. Còn một đám 
người nữa, chúng cũng có trang bị hệt như chúng tôi, đó mới là những tên ác đồ giết người như 
ngóe, đi khắp nơi cướp bóc.” Tuy không hiểu nội tình thế nào, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn 
nói sự thực. 


Thâm Tô kéo Đường Mẫn vào trong giỏ treo, hỏi: “Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, giờ tính 
sao? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh đảo tròng mắt một vòng, nói: “Dẫn chúng ởi, tách ra giam giữ. Bắt 
được lão già kia rồi tính sau.” 


Không ngờ còn chưa gặp được quốc vương và Địch ô đại nhân đã bị đưa thẳng vào nhà lao. Chỗ 
này ẩm ướt tối tăm, nằm giữa khe đá, không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc 
trong không khí, khiến người không khỏi đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nôn oọe. Câu đuốc trên 
tau đám võ sĩ áp giải họ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng năm sáu mét phía trước, trong bóng 
tối xung quanh dường như có động vật phát ra những tiếng “sột sột soạt soạt”, nước nhỏ xuống 
nền đá vang lên “tí tách tí tách”, lại bị tiếng vọng trong hang khuếch đại lên, nghe váng cả óc. 


Hang đá được đục đẽo thành những gian nhà lao khác nhau, ngăn cách bằng chấn song gỗ. Lữ 
Cánh Nam và Đường Mẫn ở gian ngoài cùng, hai gian giữa là đội trưởng Hồ Dương và Trương 
Lập, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, gian cuối cùng là Ba Tang và một người khác nữa. 


“Cứ ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân sẽ làm rõ mọi chuyện. 
Đừng mơ chạy thoát, nếu bị phát hiện, sẽ ném các ngươi vào hố bọ cạp đóiI ” Trước khi bỏ đi, 
tên lính còn ném lại một câu như thế. 


Ngọn đuốc vừa bị mang đi, nhà lao liền trở lại tối đen như mực, xung quanh cũng còn không 
nhìn thấy được, đừng nói đến chuyện chạy trốn. 


“Mọi người đều không sao chứ? ” chỉ nghe giọng Trác Mộc Cường Ba cất lên trong bóng tối. 


Trương Lập xoa xoa ngực nói: “Cũng còn may. Nhạc Dương, cậu không bị thương chứ? Bị bốn 
năm tên to vâm như thế đè lên cơ mà.” 


“Tôi còn khỏe hơn anh ấy.” Nhạc Dương đáp. “Mẫn Mẫn, cô không sao chứ? ” 

“Cô ấu ở đâu, khỏe lắm.” Lữ Cánh Nam đáp thay. 

“Ưm, em không sao.” Mẫn Mẫn nói: “Vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương vẫn ổn chứ? ” 
“Ứm, ” đội trưởng Hồ Dương đáp một tiếng. 


Không ngờ lại gặp phải chuyện thế này, xem ra đãi ngộ đặc biệt ở thôn Công Nhật Lạp đã 
khiến cả bọn đều lơ là cảnh giác, nói cho cùng vẫn là do thiếu kinh nghiệm. 


“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những kẻ có ba lô và trang bị giống chúng ta, không thể nào đến 
đây trước được chứ nhỉ? ” 


Trang 1.881/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Là lúc chúng nhảy dù xuống...” Nhạc Dương nói ra suy luận và kết quả quan sát của mình. Lữ 
Cánh Nam tức giận trách: “Sao cậu không nói sớm ra? ” Nhạc Dương chỉ biết cười khan: “Hì 
hì... việc này, tôi quên mất...” 


“Cái gã lùn tên Quách Nhật Niệm Thanh cũng không đơn giản, rốt cuộc hắn là người như thế 
nào vậy? ” Đội trưởng Hồ Dương chọt lên tiếng hỏi. Những người khác cũng chìm vào trầm tư, 
phải rồi, từ cách xưng hô tôn kính của đám binh sĩ với Quách Nhật Niệm Thanh, xem ra uy 
vọng của y trong mắt các binh sĩ không hề thấp, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một học trò tầm 
thường của Địch ô đại nhân. 


Nhạc Dương bám vào hàng chấn song đi một vòng, rồi ước đoán: “Mỗi gian nhà lao rộng đến 
tám mét vuông, cần gì phải chia chúng ta ra nhỉ? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Để để phòng chạy trốn chứ còn gì, dựa trên sự chênh lệch về năng lực của 
tù binh mà đưa ra điều chỉnh. Dù mở được cửa gian nào, Cường Ba thiếu gia và Mẫn Mẫn cũng 
không thể bỏ nhau lại mà chạy trốn, Nhạc Dương và Trương Lập cũng vậy, đội trưởng Hồ 
Dương bị thương ở chân càng không cần phải nói. Còn nếu Ba Tang muốn bỏ lại chúng ta chạy 
trốn, thì anh ấu lại chỉ có một mình, khả năng thoát khỏi chỗ giam cảm rất thấp. Mà người hiểu 
biết về các chốt bẫy cơ quan như Trương Lập, lại bị nhốt chung với đội trưởng Hồ Dương bị 
thương, nên cũng coi như chỉ có một người. Vậy là, trừ phi toàn bộ các cánh cửa đều được mở 
ra, bằng không chúng ta chẳng ai có thể thoát được. Như vậy, họ sẽ có đủ thời gian vâu chặt 
chúng ta lại. Tôi thật hụ vọng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng rất rõ ràng, đối phương chỉ 
quan sát trong thời gian rất ngắn, đã phán đoán ra được quan hệ giữa chúng ta, cùng đặc điểm 
tính cách cũng như năng lực hành vi của mỗi người. Con người tên Quách Nhật Niệm Thanh, là 
một đối thủ rất đáng sợ. Nếu không thể chứng minh được sự thanh bạch, sợ rằng trong thời gian 
ngắn chúng ta cũng khó mà rời khỏi nơi đâu lắm.” 


Nhạc Dương thết lên: “Lợi hại thật! ” 
Trương Lập đã lần mò được khóa sắt trên cửa, khẽ nói: “Hình như cũng không khó mở lắm.” 


Đội trưởng Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa sắt xủng xoẻng, liền nhắc nhở Trương Lập: “Cẩn 
thận chút, sợ là có cạm bẫy.” Anh vừa dứt lời, Trương Lập liền cảm thấy như có con sâu nhỏ từ 
xích sắt bò lên cánh tay mình, liền đờ người ra đó, không dám nhúc nhích, mãi đến khi con sâu 
kia bò qua mu bàn tau, mới dám rụt về, bổ sung thêm: “Nhưng cũng không phải dễ.” Đội trưởng 
Hồ Dương nói: “Chạm phải cái gì vậy? ” Trương Lập gãi gãi đầu: “Hình như là sâu bọ gì đấu.” 


Đường Mẫn thỏ thẻ nói: “Không biết pháp sư Á La thế nào rồi? ” 


Trương Lập đáp: “Pháp sư rất lợi hại, chắc không có vấn đề gì đâu. Nếu pháp sư bắt sống được 
quốc vương Tước Mẫu đến đổi lấu tự do cho chúng ta thì tốt quá, ha ha.” 


Nhạc Dương “phì” một tiếng nói: “Đồ ngốc, anh không thấy pháp sư đánh ngã bốn tên võ sĩ 
liền bỏ chạy sao? Dựa vào vũ lực không thể giải quyết vấn đề được đâu, huống hồ pháp sư Á La 
lại càng không bao giờ dùng cách đó.” 


“Tại sao chứ? ” Trương Lập không hiểu, đối với anh, dùng quốc vương Tước Mẫu đổi lấy tự do 
cho họ là điều hết sức hợp lú. 


“Đúng là đồ ngốc, đầu óc chẳng dùng để suy nghĩ gì cả. Nhưng mà tứ chi anh cũng phát triển gì 


Trang 1.882/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lắm đâu nhỉ, sao đầu óc lại đơn giản thế? ” Nhạc Dương châm chọc. 


Trương Lập nổi giận gắt gỏng: “Cậu... cái thằng này! Nếu không phải đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn 
bà, chúng ta cũng chẳng rơi vào thế bị động như thế này! ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Cậu quên mục đích của chuyến đi này rồi hả, Trương Lập? Nếu Địch ô đại 
nhân ở đây là người duy nhất có thể giải trừ cổ độc cho Cường Ba thiếu gia, sao chúng ta có thể 
tùu tiện trở mặt với người Tước Mẫu được? ” 


“Bằng không thì chúng ta cũng chẳng cần thỏa hiệp, nổ súng luôn lúc ở trên giỏ treo, cũng có 
thể tiêu diệt cả đám người đó rồi.” Ba Tang lạnh lùng buông ra một câu. 


Nhạc Dương nói: “Đấy đấy, anh Ba Tang còn bình tĩnh hơn cả anh nữa.” Trương Lập giờ mới 
hiểu thì ra quan hệ còn sâu xa đến thế. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Không sao đâu, có lẽ pháp sư đã đi tìm Địch ô đại nhân ở thôn Công 
Nhật Lạp đến làm chứng cho chúng ta.” 


“Ôi chà! ” Trong bóng tối, Nhạc Dương đụng phải thứ gì đó, bất giác kêu lên một tiếng. 

“Đụng phải cái gì đấy? ” “Cái thằng tứ chi phát triển đó, lại va phải cái gì rồi? ” 

Nhạc Dương lần mò dưới đất, đoạn nói: “Đây là.. là một khúc gỗ, đặt ở đâu làm gì nhỉ? Ghế ngồi 
chắc? ” 


Trác Mộc Cường Ba cũng đưa tay rờ thử: “Là một loại hình cụ. Cậu có sờ thấy một cái lỗ to 
bằng nắm tay không, người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như cái cùm vậy. Mỗi cái nàu 
có thể kẹp được chừng mười mấu phạm nhân, người bị khóa vào đây đứng không được, ngồi 


kÀ 


không xong, càng chẳng thể nằm, cực kỳ khổ sở.” 
Nhạc Dương le le lưỡi, nói: “Vậy tính ra, đãi ngộ của chúng ta cũng vẫn còn khá nhỉ.” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Tại sao cả một nhà lao lớn thế này, mà chẳng thấu có phạm nhân 
nào nhỉ? ” 


Đội trưởng Hồ Dương vừa lên tiếng, họ mới phát giác hình như đúng là thế. Dọc đường tới đâu, 
đi mất gần chục phút, theo lý mà nói thì nhà lao nàu không hể nhỏ, nhưng chẳng hề nghe thấu 
tiếng ai kêu gào, các phòng giam đều trống không, dường như chỉ có mấy người bọn họ thôi 
vậu. 


Trác Mộc Cường Ba hướng sang phòng bên cạnh gọi: “Ba Tang, người ở chung phòng với anh 
còn sống hay đã chết? Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao.” 


Nhạc Dương lấm bẩm: “Không phải là tau trong được cài cắm từ trước đấu chứ? ” 


Ba Tang gọi mấy tiếng, mới có người cất giọng khan khan trả lời: “Ai đánh thức ta dậy thế? Tối 
tăm thế này cũng không để yên một chút được à? ” Giọng nói lên bổng xuống trầm, như người 
đang ngâm thơ vậu. 


Giọng Ba Tang không được dễ nghe như vậy, phát âm rất gượng gạo lắp bắp: “Tại sao anh bị 
giam ở đây? Chỗ này không còn người nào khác à? ” 


Trang 1.883/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Hả? ” người kia dường như vừa phát hiện trong nhà lao có thêm mấy người nữa, kích động thốt 
lên: “Trong bóng tối mịt mùng kia, lẽ nào là đồng bào nơi cố thổ? Các người đã vượt qua biển 
Sinh Mệnh đến nơi đây sao? ” Anh ta vừa nhúc nhích một chút, xích sắt liền kêu lên loẻng 
xoẻng. 


“Băng qua biển Sinh Mệnh? ” Ba Tang nghe không hiểu lắm. Trác Mộc Cường Ba ở gian bên 
cạnh đã lập tức hỏi: “Anh là người Yaca à? ” 


“Yaca, cái tên thật quen thuộc biết bao, đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy? Một năm, hai năm, 
hay là ba năm... ” 


Nói chuyện một lúc, họ tìm hiểu được, người này tên là Giang Dũng Trát Lễ, ba năm trước đã 
đại diện cho vương quốc Yaca đến Tước Mẫu đàm phán, chỉ vì phạm phải một sai lầm không 
thể tha thứ, nên mới bị giam lại nơi đâu, từ đó mất liên lạc với tổ quốc. Còn việc đó là tội lỗi gì, 
thì hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói, chỉ một mực tự trách, bảo mình đã làm tổn hại đến 
một người cực kỳ tôn quú. Sai lầm ấy, dẫu có mất đi mười cái mạng, anh ta cũng không thể đền 
bù được. 


Từ Trát Lỗ, họ còn biết được gã lùn trông hết sức tầm thường Quách Nhật Niệm Thanh kia 
không ngờ lại là đại tướng quân nổi tiếng nhất vương quốc Langbu, trong cuộc đại chiến với 
Yaca, ụ đã nhiều lần lập được chiến công hiển hách. Con mắt giả đó của v là bị tên bắn phải 
trên chiến trường, sau khi trúng tên, y vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa, mũi tên vẫn găm trong mắt, 
vung đao chém bay đầu một vị danh tướng của Yaca, đồng thời đột phá vòng vây đào tẩu. Lúc 
đó, Yaca đã đánh qua biển Sinh Mệnh, đồng thời phong tỏa tất cả đường về Tước Mẫu. Ai nấy 
đều tưởng rằng, không có đại Địch ô trị liệu, Quách Nhật Niệm Thanh chắc chắn sẽ không thể 
sống nổi, chẳng ngờ, không biết ụ được ai chữa trị cho, lại sống khỏe mạnh trở về, còn dẫn 
quân giải nguụ cho Tước Mẫu. 


Ba năm trước, hai vương quốc kú hiệp nghị đình chiến, cũng là do vị danh tướng này xúc tiến, 
các binh sĩ đều tôn xưng là chiến thần, xưa nay chỉ biết tôn trọng và sùng kính, chưa từng có ai 
dám châm chọc chiều cao và tướng mạo của cả. 


Nghe câu chuyện của Trát Lỗ, Lữ Cánh Nam cuối cùng đã hiểu ra, chẳng trách tên Quách Nhật 
Niệm Thanh có thể vừa nhìn đã suy đoán được quan hệ và đặc điểm của mọi người trong bọn 
họ, lại am hiểu chiến thuật tâm lý, có thể âm thảm chỉ huy và điều động hơn ba chục binh sĩ 
phối hợp tác chiến. Tất cả những điều đó, đều phải đem cả sinh mạng ra đánh đổi trên chiến 
trường mới có được, thật nực cười là từ đầu chí cuối họ vẫn luôn nghĩ người ta chỉ là một tên hề 
vớ vần. 


Đội trưởng Hồ Dương nhắc lại câu hỏi, sao trong nhà ngục này lại không có tù phạm nào khác. 
Giang Dũng Trát Lỗ nghe xong phá lên cười ha hả, đáp bằng giọng nói đặc biệt của mình: “Các 
người tưởng đây là nơi nào? Nhất định phải chật ních người sao? Đây vốn là nơi để giam giữ nô 
lệ và tù binh chiến tranh, đàn ông hầu hết đều đã tử trận, sau hiệp nghị ba năm trước, hai bên 
cũng đều trả hết tù binh, chỗ nàu mà có người mới là lạ đấu.” 


Đường Mẫn hỏi: “Tại sao hai nước lại đánh nhau vậy? ” Từ lúc ở thôn Công Nhật Lạp, họ đã 
muốn làm rõ nguyên nhân của cuộc chiến tranh sáu năm về trước, rốt cuộc nó có quan hệ gì với 
việc thôn Công Bố bị tiêu diệt? Chỉ có điều, trận chiến đó không lan đến thôn Công Nhật Lạp, 
về sau lại đánh sang tận Yaca, Địch ô An Cát Mẫu và Mã Cát đều không biết rõ cho lắm. Người 


Trang 1.884/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tên Trát Lỗ này đã là sứ giả được phái đến kú kết hiệp định đình chiến, chắc chắn phải biết được 
điều gì đó. 


“Ha ha ha...” Tiếng cười của Giang Dũng Trát Lỗ nghe sao mà thê thảm, “đúng vậu, tại sao 
phải đánh nhau chứl Giữa người với người, tại sao cứ phải có chiến tranh bạo loạn? Thời viễn 
cổ, là để tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt không gian sinh tồn; thời bộ lạc, là để tranh cướp nô lệ, 
tranh cướp đàn bà, đất đai; đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra chỉ do sở thích của người có 
quyền lực tối cao mà thôi, có thể vì một người đàn bà, một tấm Thangka, một món bảo vật hau 
một thứ gì đó chẳng hể đáng giá. Lịch sử của loài người, chẳng phải nhờ có chiến tranh nên mới 
tiến lên phía trước hay sao? Dù có trải thêm mấy nghìn năm nữa, con người rồi vẫn sẽ tương tàn 
để tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Ở nơi ta sống kia...” 


Cùng giọng kể trảm bổng như đọc thơ của Giang Dũng Trát Lễ, bọn Trác Mộc Cường Ba dần 
dân có nhận thức mới về hai vương quốc Langbu và Yaca. Vương quốc Yaca chủ vếu là các dân 
tộc có truyền thống du mục, sống trên thảo nguyên, chia thành các bộ lạc, mỗi năm lại thiên di 
một lần. Còn vương quốc Langbu chủ yếu làm nghề nông, phân thành các thôn làng định cư. Sự 
khác biệt giữa hai vương quốc là do vị trí địa lý và điều kiện khí hậu quyết định. Trước khi nổ ra 
chiến tranh, mỗi mùa đều có thương nhân chuyên qua lại giữa biển Sinh Mệnh, lấy thịt của Yaca 
đổi lấu lương thực của Langbu, các chế phẩm từ da và lông của Yaca đổi lấy hàng dệt của 
Langbu, thảm lông đổi lấu tơ lụa, còn các tài nguyên khác thì mỗi bên đều có ưu thế riêng, như 
Yaca nhiều muối, Langbu nhiều gỗ, Yaca có đất sét... 


Còn về trận chiến ấu, đúng như Mã Cát đã nói, có thể coi như một sự kéo dài của trận chiến 
mười tám năm trước. Mười tám năm trước, bộ lạc Cách Hùng ở Yaca đột nhiên bị người Thượng 
Qua Ba tiêu diệt, nguyên nhân không rõ tại sao. Nhưng thời đó, bộ lạc Cách Hùng là bộ lạc lớn 
thứ ba Yaca. Vì từ trước đó, hai vương quốc đã luôn có tranh chấp, chiến tranh liên miên, thù 
oán vốn sâu đậm, phía Langbu vừa thấy có cơ hội, bèn phát động chiến tranh tấn công Yaca để 
cướp đoạt của cải. Chẳng ngờ, dân Yaca ai ai cũng hung hãn dũng mãnh, chiến đấu cực kỳ 
ngoan cường, tuy đã tổn thất một bộ lạc lớn, nhưng vương quốc Langbu cũng không thể chiến 
thắng. Vì vậu, cuộc chiến mười tám năm trước tuy do vương quốc Langbu khởi đầu, nhưng rốt 
cuộc lại bị đại quân Yaca kéo rốc qua biển Sinh Mệnh, cướp sạch tài nguyên mang về. 


Sáu năm trước, có một trận thiên tai, nhiệt độ trên tầng bình đài thứ ba đột ngột sụt giảm, tuyết 
đọng không tan, cái lạnh xâm chiếm thảo nguyên, khiến gia súc của các bộ lạc Yaca đều bị chết 
cóng chết đói, còn tình hình phía Langbu thì dễ chịu hơn nhiều. Thêm nữa, sau trận chiến mười 
tám năm trước, quân lực của vương quốc Langbu đã suy vếu, khiến các trưởng lão của Yaca lại 
hướng ánh mắt về đây, không biết phía quân đội đã tìm được cớ gì, mà Yaca tuyên chiến với 
Langbu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, lần này, Langbu lại xuất hiện một tên Quách Nhật 
Niệm Thanh, gã lùn tướng mạo tầm thường ấy được người Langbu ca ngợi là chiến thần. Quân 
lực của Langbu không hề được tăng cường, hoàn toàn đều dựa vào những kế sách khéo léo của 
Quách Nhật Niệm Thanh mới đánh ngang tay được với đại quân Yaca. Hai bên giằng co bên hai 
bờ biển Sinh Mệnh, chiến tranh kéo dài suốt ba năm trời. Sau ba năm, những người tử trận, 
chết đói, chết bệnh gần như đã chiếm nửa số dân hai nước, đa phần lại đều là thanh niên trai 
tráng, hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, vậy nên mới buộc phải tuyên bố đình chiến. 


“Lại là người Thượng Qua Bail Sao lại vậy nhỉ? Người Thượng Qua Ba lẽ nào thường tiêu diệt cả 
bộ tộc của người ta mà chẳng có lý do gì hay sao? Chẳng lẽ các người không biết phản kháng lại 
họ à? ” Nhạc Dương nghe mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. 


Trang 1.885/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Phản kháng? ” Giang Dũng Trát Lỗ cười khổ: “Nói thì dễ lắm! Trong lịch sử không phải chưa 
từng xuất hiện chuyện phản kháng, nhưng chưa có lần nào thành công cả. Vào thời ông nội của 
ta, đã từng bùng nổ một cuộc phản kháng quy mô lớn nhất. Hai vương quốc Yaca và Langbu 
liên hợp lại được gần năm vạn tinh binh, định lật đổ sự thống trị của người Thượng Qua Ba, các 
binh sĩ xuất phát từ Côn Ba Thác, rầm rộ tiến lên tầng bình đài thứ ba, kết quả, họ không trở về 
nữa, một người cũng không. Nghe nói, ba ngày sau, dân cư ở hai bờ biển Sinh Mệnh phát hiện, 
thác nước màu bạc kia đã biến thành sắc đỏ, ba tháng sau, biển Sinh Mệnh biến thành biển 
máu, liên tục có những mảnh xác của binh lính hai nước nổi lên dập dẻnh giữa biển máu ấu. 
Ngay trong đêm đó, mười mấy bộ tộc xuất binh nhiều nhất đều bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ trong 
một đêm ngắn ngủi, họ đã vĩnh viễn biến mất trên bản đồ. Không ai phát hiện ra dấu vết của 
người Qua Ba, nhưng nhìn những xác chết ấu, có thể nhận ra khi đó họ thậm chí còn chưa kịp 
phản kháng lại đã tắt hơi rồi. Không ai biết người Thượng Qua Ba đã làm như thế nào, dường 
như họ đã biết trước tất cả, đồng thời có thể tùy ý qua lại giữa ba tảng bình đài như không. Phản 
kháng? Chẳng bộ tộc nào muốn bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm cả? Người Thượng Qua 
Ba là những kẻ không thể phản kháng được! ” 


Nghe những lời lẽ đầu kích động của Trát Lỗ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi. Đúng 
thế, Đạo quân Ánh sáng bách chiến bách thắng, sao có thể bị một đội quân bình thường đánh 
bại! Thế nhưng, tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ 
trước như thế? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấu 
đã không còn chút nhân tính nào, trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao? Đáng 
sợ hơn nữa là, trong một đêm họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau mấy chục thậm chí 
là cả trăm ki lô mét, đồng thời triệt thoái về tầng bình đài thứ ba mà không để lại dấu vết gì. 
Cách giải thích duy nhất là, những người Qua Ba đó có thể trực tiếp lên xuống giữa ba tầng bình 
đài, nhưng sao mà làm như vậy được? Bọn Trác Mộc Cường Ba dùng những thiết bị hiện đại 
nhất, cũng còn không thể thực hiện được cơ mà? 


Giao dịch 


Ba ngày sau đó đều bình an vô sự, tay Quách Nhật Niệm Thanh kia thậm chí còn chẳng buồn 
thẩm vấn, chẳng rõ đã đi đâu. 


Ngày thứ ba, Quách Nhật Niệm Thanh mới dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà lao. Đám hộ vệ 
đứng xếp thành một hàng ngang trước bốn phòng giam, ánh đuốc chiếu sáng bừng cả khu nhà 
lao tăm tối. 


Dưới ánh lửa, lần đầu tiên Ba Tang nhìn rõ tướng mạo Giang Dũng Trát Lễ. Người này rất gầu, 
râu ria bờm xờm che kín cả nửa gương mặt, đôi mắt hõm sâu, vì cả mấy năm liền không thấu 
ánh mặt trời, sắc da anh ta trắng ổn ra như bị ngâm nước. Trên người Trát Lỗ còn phải đeo 
thêm cùm tay cùm chân, anh ta xòe hai tay về phía Ba Tang với vẻ cam chịu, ý rằng mình đã 
phạm phải sai lầm không thể tha thứ. 


Quách Nhật Niệm Thanh quét ánh mắt nhìn đám người trong phòng giam, đột nhiên quát lớn: 
“Trương Lập! ” 


Trương Lập đang ngủ ngon lành. Đội trưởng Hồ Dương ngước mắt lên nhìn Quách Nhật Niệm 
Thanh, chỉ thấy ánh mắt y sao mà hung hãn dữ tợn, toát lên một nỗi hận sâu cay, tựa hồ muốn 
lao đến cắn người vậy. Anh cũng không biết Trương Lập đã đắc tội gì với vị Quách Nhật Niệm 


Trang 1.886/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Thanh đại nhân này, chỉ thầm nhủ: “Lẽ nào hôm đó Trương Lập chạm vào xích sắt đã bị phát 
hiện rồi? Thế này hình như quá lợi hại thì phải? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh hằn học trừng mắt lên nhìn đội trưởng Hồ Dương thêm một lượt nữa, 
gật đầu nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! ” Đoạn, y lại đến trước cửa phòng giam Trác Mộc Cường Ba, lần 
nàu không hỏi han gì hết, mà trực tiếp nói với gã: “Nói đi, các người đến Tước Mẫu của chúng 
ta, rốt cuộc là có mục đích gì? ” 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ thảm: “Bắt đầu thẩm vấn rồi đấy à? ” Gã bèn đáp: “Vì tôi trúng phải 
Đại Thanh Liên cổ, đến Tước Mẫu, là muốn tìm Thứ Kiệt Đại Địch ô, nhờ ngài hóa giải cổ độc 
trên người. ” 


“Hử? ” Quách Nhật Niệm Thanh đón lấy cây đuốc trong tay một tên hộ vệ, đưa vào trong hàng 
chấn song gỗ để nhìn rõ hơn. Quả nhiên, ở hốc mũi và miệng Trác Mộc Cường Ba có những vệt 
màu xanh nhàn nhạt, chỉ là bị râu ria che mất, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được. 
Quách Nhật Niệm Thanh bỏ đuốc ra, nghĩ ngợi giây lát, rồi đánh mắt ra hiệu với tên hộ vệ. Tên 
hộ vệ liền bước đến mở khóa. Trương Lập trong lúc mơ mơ màng màng vẫn để ú thấy, lúc mở 
khóa, tên hộ vệ dùng một thủ pháp kỳ quái gõ lên cái khóa mấy chục cái trước, trong lỗ khóa 
liền có một con rết màu đỏ, dài chừng ngón tay bò ra. Anh bất giác nhớ lại, đâu rất có thể chính 
là thứ đã bò qua tay mình trong bóng tối, lòng thầm kinh hãi, lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo. 


Tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, Quách Nhật Niệm Thanh lại nói: “Ra ngoài hết đi, đại 
vương của ta muốn gặp các vị.” Bọn Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, xem ra không 
giống thẩm vấn cho lắm, quá nửa là pháp sư Á La đã làm gì đó, khiến Tước Mẫu vương thay đổi 
thái độ với bọn họ. 


Thâm Tô dẫn đội hộ vệ đi phía trước, còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đi chung với đám người 
bọn Trác Mộc Cường Ba. Mới đi được một đoạn, liền nghe Quách Nhật Niệm Thanh hắng giọng 
lên tiếng trước: “Về chuyện hôm trước, là do chúng ta chưa điều tra rõ ràng, hụ vọng các vị 
đừng để trong lòng.” Giọng y rất thấp, tựa như nói với Trác Mộc Cường Ba, lại giống như tự lầm 
bẩm nói với chính mình. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn người đàn ông chỉ cao đến ngang ngực mình ấy, thầm nhủ: “Đây là 
xin lỗi ư? Lế nào pháp sư Á La đã chứng minh được chúng ta vô tội? Không, chỉ như vậy thì vẫn 
chưa đủ, nhất định là còn chuyện gì đó khác, bằng không quốc vương ở đây cũng không để vị 
đại tướng quân này đích thân đến xin lễi như vậy.” Có điều gã cũng là người rộng lượng, vả lại 
mấy ngày nay Quách Nhật Niệm Thanh cũng không làm khó gì bọn họ, nên cũng bỏ qua cho 
xong. Trác Mộc Cường Ba nửa đùa nửa thật nói: “Thật không ngờ, người đón tiếp chúng tôi 
ngày hôm đó lại là đại tướng quân của Tước Mẫu, vậu mà bọn tôi chẳng nhìn ra được. Đúng là 
thâm tàng bất lộ, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân.” 


Quách Nhật Niệm Thanh nghe ra được ngữ khí của Trác Mộc Cường Ba, thở phào một tiếng 
nói: “Tên Giang Dũng Trát Lỗ đó, lẽ ra phải khiến hắn không nói được nữa mới đúng.” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Người tên Trát Lỗ đó rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Bị giam cầm ba 
năm rồi! ” 


Quách Nhật Niệm Thanh đáp: “Các vị sẽ nhanh chóng biết thôi, hắn phạm phải một sai lầm 
không thể tha thứ được! ” Nói đoạn, y liền chuyển qua chủ đề khác: “Đồ đạc của các vị, lát nữa 


Trang 1.887/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ta sẽ trả lại. Những vũ khí đó khá lắm, để hỏa dược cháy bùng lên trong không gian chật hẹp, 
đấu viên đạn sắt bắn về một hướng cố định nào đó, hòng va chạm mạnh vào mục tiêu. Kỹ thuật 
đúc đồng và sắt đạt tới trình độ rất cao, trước đây chúng ta chưa từng thấu vật nào như vậy cả.” 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Chẳng trách tên Quách Nhật Niệm Thanh ba ngày qua không 
để ý tới chúng ta, thì ra là nghiên cứu các loại vũ khí đó. Gã này cũng thông minh thật.” Gã liền 
tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Sao ông biết? Không phải các ông...” 


Trên gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh lại nở ra nụ cười quen thuộc ấy: “Người Giáp Mễ, các 
vị cũng coi thường chúng ta quá rồi đó. Theo các ghi chép lịch sử của Tước Mẫu chúng ta, hơn 
một nghìn năm trước khi người Qua Ba tới đâu, họ đã mang theo các kiến thức về hỏa dược rồi. 
Mấy chục năm gần đây, Tước Mẫu chúng ta cũng thu thập được rất nhiều vũ khí tương tự như 
vậu, mới đầu chúng ta cũng không biết dùng để làm gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm hiểu 
được. Vũ khí của các vị rất tốt, cả về sức mạnh và tốc độ đều ưu việt hơn những loại chúng ta 
tìm được trước đây rất nhiều. Tiến bộ hơn cả là, vũ khí của các vị sau khi phát xạ, không cần 
dùng tau kéo chốt lại, mà có thể bắn liên tiếp được. Còn một loại vũ khí nữa, nhồi một lượng lớn 
thuốc nổ vào một vật chứa, sau khi đốt cháu có thể phá hoại một phạm vi nhất định xung quanh 
nó, ừm, cũng gần bằng vũ khí của người Thượng Qua Ba rồi đấy.” 


“Ông... ông nói gì? ” Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc. Nghe cách nói của Quách 
Nhật Niệm Thanh, vũ khí của bọn họ vẫn chưa bằng được vũ khí người Qua Ba sử dụng từ hơn 
nghìn năm trước, làm sao có thể như thế được! 


Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Đúng vậy, trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có 
những vũ khí lợi hại hơn nhiều, chẳng hạn như có một loại gọi là `tiễn cơ, cũng có thể phát xạ 
liên tục, nhưng uy lực hơn xa vũ khí của các vị. Nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành 
từng mảnh vụn, vũ khí của các vị làm được không? ” 


“Ô.” Trác Mộc Cường Ba thấy vên tâm phần nào. Có vẻ như Quách Nhật Niệm Thanh đang nói 
đến những truyền thuyết kiểu như “bảy loại vũ khí truyền kỳ” của Shangri-la gì gì đó, thông 
thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. 


Thâm Tô dẫn bọn họ tới vương cung của vương quốc Langbu. Cũng khoét vách đá làm hang, 
xâu phòng, chỉ khác là mở rộng hơn một chút mà thôi, nhưng so với những kỳ tích của người 
Qua Ba để lại kia thì chẳng toát lên chút khí phái huụ hoàng gì cả. Thâm Tô chỉ đưa họ đến cửa, 
một tên binh sĩ khác liền chạy vào thông báo, còn Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đứng 
trước cửa vương cung. Cánh cửa đó là một hình thang khoét vào vách đá, không có khung, 
không có giằng, cũng không có hình điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết đã được mài giũa. Có 
vẻ như các hình trang trí trước đây đã bị bóc đi theo yêu cầu của người Qua Ba rồi. 


Lúc này, binh sĩ vào thông báo đã trở ra, nói rằng bọn họ có thể vào trong. 


“Xin mời, các vị khách tôn quý.” Nụ cười trên gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh không hề 
thay đổi, tựa như đã được đúc ra vậu. 


Vương cung của vương quốc Langbu so với chữ “cung” thì còn kém rất xa, con đường đá dẫn 
vào bên trong vừa nhỏ vừa chật hẹp, hai người sánh vai là đã phải chen chúc, cũng chẳng có cái 
khí thế hai bước một trạm canh, ba bước một trạm gác. Trước tiên là đi men theo vách núi, sau 
đó rẽ ngoặt vào bên trong, không gian bắt đầu hơi tối đi, hai bên đường có những gian thạch 


Trang 1.888/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thất nhỏ, thoạt trông đều không lớn hơn mười mét vuông. Họ đi tới trước một gian buồng đá lớn 
hơn một chút, nhìn có vẻ như là phòng làm việc của quốc vương, bước vào trong thì gần như 
thất vọng toàn tập. Đâu chẳng qua chỉ là một gian phòng khách rộng hơn hai chục mét vuông tí 
xíu. Một cột sáng đường kính khoảng một mét từ trên chiếu xuống, làm gian phòng này sáng 
hơn bên ngoài một chút, Nhạc Dương ngấng đầu lên quan sát, thấy trụ ánh sáng này là do vật 
thể hình tròn phía trên đỉnh vách đá phản xạ hắt xuống. 


Phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng, quả nhiên pháp sư Á La đang ngồi bên 
phải ông ta, còn Địch ô An Cát Mẫu thì ngồi bên trái. Thấy bọn Trác Mộc Cường Ba ởi vào, 
pháp sư À La và Địch ô An Cát Mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. 


Quách Nhật Niệm Thanh khom mình hành lễ với người đàn ông kia, đoạn nói: “Đại vương, đã 
đưa các vị khách đến.” Rồi lại quay sang nói với bọn Trác Mộc Cường Ba: “Gặp đại vương của 
ta, cớ sao không quỳ xuống? ” 


“Ứm, ” người đàn ông phía sau trụ sáng cất tiếng, “khách quú từ xa đến, không quen phong tục 
của chúng ta ở đây, không cần phải quờ... Tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mau mời khách quú 
ngồi đi.” 


Quách Nhật Niệm Thanh lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói: “Xin mời.” 


Trác Mộc Cường Ba ngồi xuống phía dưới pháp sư Á La, cách vị đại vương của Tước Mẫu ngôi 
sau trụ ánh sáng tương đối gần, có thể thấu Tước Mẫu vương thân hình hơi mập, lưng hơi còng, 
râu tóc đều đã bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng khá cao rồi. 


Tước Mẫu vương lại cất tiếng: “Nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ Bồ Tát lại là 
hóa thân của Triết Kim Mã và Nhân Nãi Công Tái Mã 1, hôm nay được gặp, thực sự là vô cùng 
hân hạnh.” 


Sau đó vị quốc vương ấy lại nói một tràng những lời khách sáo, đa phần là xưng tụng bọn họ, 
đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn Trác Mộc Cường Ba thấy được nể nang chiều chuộng 
quá, lại ngấm ngảm kinh hãi, thật không hiểu pháp sư Á La và Địch ô An Cát Mẫu đã nói gì với 
Tước Mẫu vương, tại sao thái độ của ông ta lại thau đổi hoàn toàn như thế? 


Sau khi nói xong những lời mang tính lễ tiết, Tước Mẫu vương liền đi vào chủ đề chính: “Nghe 
nói các vị khách tôn quú đây có tài của Lục Độ Mẫu, mang theo vô số linh đơn diệu dược, có thể 
khởi tử hồi sinh, đã mang đến tin phúc lành cho dân chúng vương quốc Langbu chúng ta, thậm 
chí còn chữa khỏi được cho người trúng cổ độc.” 


Lữ Cánh Nam ngập ngừng lên tiếng: “Thực ra chúng tôi chỉ...” 


Tước Mẫu vương lại ngắt lời cô: “Thực không dám giấu gì, bản vương có một chuyện muốn nhờ 
vả, con gái ta...” Tước Mẫu vương chảm chậm kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra vị quốc vương này 
không có nhiều con cái, từng có một đứa con trai, nhưng đã chết vểu từ rất lâu rồi; đến năm 
năm mươi tuổi mới được một công chúa, coi như hòn ngọc trên tay, nhưng thật đáng tiếc, ba 
năm trước không hiểu vì sao vị công chúa ấy lại trúng phải Hắc cổ. Theo lời Thứ Kiệt Đại Địch 
ô, người trúng phải loại cổ độc nàu toàn thân sẽ thấu vô cùng ngứa ngáv, sau đó da dẻ sẽ mẩn 
lên những cục u, rồi dần dẫn mất ởi thị lực, giờ đây công chúa đã gần như không nhìn thấy gì 
nữa rồi. 


Trang 1.889/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bấy giờ cả bọn mới hiểu ra, chẳng trách vị quốc vương già này lại khách sáo với họ như thế, thì 
ra công chúa cũng trúng phải cổ độc. Nhưng rồi họ cũng lấy làm khó xử, cổ độc ở nơi nàu có 
hàng trăm loại khác nhau, họ cũng không chắc có thể chữa được cho công chúa hay không, vì 
vậu chuyện nàu cũng không tiện nhận lời ngay được. Có điều, dường như Tước Mẫu vương rất 
có lòng tin ở họ, lại nói thêm rất nhiều lời đẹp đẽ tán dương. Trác Mộc Cường Ba thầm nghỉ 
hoặc, vừa nãy Quách Nhật Niệm Thanh có nói với gã, người tên Trát Lỗ ấy đã phạm phải sai 
lâm không thể tha thứ, lại còn bảo một chốc nữa gã sẽ biết ngay, lẽ nào, Hắc cổ mà vị công 
chúa kia trúng phải, lại có liên quan đến Trát Lỗ hay sao? 


“Vậy còn Thứ Kiệt đại nhân? Cả Thứ Kiệt đại nhân cũng không có cách trị liệu cho công chúa 
sao? ” Nhạc Dương hỏi. 


“À...” Tước Mẫu vương phát ra một tiếng thở dài. Quách Nhật Niệm Thanh đứng cạnh bèn giải 
thích: “Không phải thứ cổ độc nào Thứ Kiệt đại nhân cũng giải được. Vì thuật dùng cổ độc của 
các Địch ô chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác, nên có rất nhiều loại cổ độc đã thất 
truyền, như loại Vạn Xà Thực Tâm cổ mà các vị khách tôn quý đã chữa trị được đó, Thứ Kiệt đại 
nhân cũng không có cách nào giải trừ được. ” 


Đường Mẫn nói: “Chúng tôi cũng không chắc chắn lắm. Như vậy đi, để chúng tôi xem bệnh tình 
của công chúa trước đã. Ngoài ra, chúng ta cũng muốn gặp Thứ Kiệt đại nhân nữa.” 


“Việc này...” Quách Nhật Niệm Thanh chau mày nói: “Thực không dám giấu các vị, gặp công 
chúa thì không vấn đề gì, nhưng Thứ Kiệt đại nhân vừa bị trọng thương, giờ đang trong thời gian 
tĩnh dưỡng, không biết ngài có chịu gặp các vị không nữa. Đến cả Địch ô An Cát Mẫu cũng 
không được Thứ Kiệt đại nhân cho vời nữa đó.” 


Đường Mẫn liền nói: “Không sao cả, vết thương của Thứ Kiệt đại nhân, biết đâu chúng tôi có 
thể chữa trị cũng không chừng.” 


*“A, vậu sao? Vậu thì tốt quá.” Không hiểu tại sao, lúc nói vậy, vẻ mặt Quách Nhật Niệm Thanh 
bỗng lộ ra vẻ vô cùng hân hoan. 


Sau khi gặp mặt quốc vương, Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí, 
nhưng các loại vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được giao lại, chẳng hạn như lựu đạn, mìn 
tay, lựu đạn sáng, ống phóng hỏa tiễn xách tay... Quách Nhật Niệm Thanh nói, hụ vọng bọn họ 
có thể hiểu cho . Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu được dụng ú của đối phương, nên cũng 
không nói gì nữa. Sau đó, họ được dẫn đến nơi Thứ Kiệt Đại Địch ô trú ngụ. Nơi này được đẽo 
ra một cái cửa hình tam giác trên to dưới nhỏ, đường vào vừa dài hẹp, vừa âm u. Trương Lập 
ngước mắt lên nhìn, thấy trên đỉnh đầu cũng có kính tròn hắt ánh sáng vào, chỉ là bên trong 
thông đạo lại chẳng thấu có chút ánh sáng nảo cả. Lấy thân phận là đồ đệ duy nhất của Thứ 
Kiệt đại nhân, Quách Nhật Niệm Thanh bảo bọn họ đợi bên ngoài một chút để mình vào trước 
thông báo. Không lâu sau, y trở ra nói: “Địch ô đại nhân chỉ đồng ú gặp mặt Trác Mộc Cường 
Ba và hai vị nữ khách, để không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi, hụ vọng ba vị có thể lần lượt đi 
vào. Những vị khác, thật xin lỗi, mời các vị theo Thâm Tô đi nghỉ ngơi, đại vương của chúng ta 
đã chuẩn bị cho các vị một bữa tối thịnh soạn rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên theo Quách Nhật Niệm Thanh bước vào thông đạo, vừa 
qua chỗ rẽ, nơi này liền trở nên tối om như mực, ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách Nhật 
Niệm Thanh đưa bàn tay nhỏ mập mạp ngắn ngủn của mình ra, nắm lấy tay Trác Mộc Cường 


Trang 1.890/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba nói: “Theo sát ta, không được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu, chỗ đó có sâu tường, nguy 
hiểm lắm.” 


“Sâu tường? ” Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên nghe thấy danh từ nàu. 


Quách Nhật Niệm Thanh đáp: “Ừm, phải biết rằng, nơi cư trú của Địch ô đại nhân, dù không có 
hộ vệ thì người thường cũng không thể dễ dàng tiến vào trong được.” 


Không biết đã rẽ ngoặt mấy lần, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Nhờ chút ánh 
sáng yếu ớt đó, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ sâu tường mà Quách Nhật Niệm Thanh nói là 
thứ gì. Trên đầu có lưới, vô số dơi treo ngược mình, thi thoảng có con giật mình tỉnh giấc, liền 
tung cánh bay là là trên không trung như một mảnh giấu đen; nhưng hai bức tường hai bên mới 
thực sự khiến người ta phải nổi da gà, vô số loài sâu bọ mà Trác Mộc Cường Ba không biết tên 
bị ghim chặt, bụng ưỡn ra ngoài, chi chít chằng chịt không để hở một chút không gian nhỏ bé 
nào. 


Lũ sâu bọ ấy có con bốn chân, có con sáu chân, có con tám chân, toàn bộ đều vẫn còn sống, 
gió khẽ thổi qua liền quẫy động những cái chân ấu thật nhanh, giãy giụa quằn quại, khiến cả bức 
tường như sống dậy. Nhìn màu sắc lốm đốm loang lổ trên cơ thể bọn sâu bọ ấu, không cần nghĩ 
cũng biết, nếu bị chúng cào cho một nhát, hoặc cắn cho một cái, hậu quả sẽ như thế nào. 


Vào trong phòng, lập tức có thể ngửi thấu mùi thuốc bắc nồng nặc, trên tường đóng đầy giá gỗ, 
trên giá đặt đủ các loại chai lọ lớn nhỏ khác nhau. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí cả dưới 
sàn, đều vẽ đầy những kú hiệu thần bí cổ quái, nhìn qua cột ánh sáng, có thể thấu không khí 
trong phòng bốc lên thành từng cụm từng cụm, bay lững lờ, có cụm màu xanh, có cụm màu tím, 
màu lam. Trác Mộc Cường Ba không khỏi thầm ngờ vực, không biết liệu có phải ở nơi nàu càng 
lâu, tuổi thọ sẽ càng rút ngắn đi hau không. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nằm trên giường, trên người đắp hờ một cái chăn bện bằng lông bò Yach 
màu đen, tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả quốc vương, gương mặt không có chút thịt nào, nếu 
không phải trên đó vẽ đầu những ký hiệu màu đen, thoạt nhìn còn tưởng ông là một cái xác khô 
quắt queo. Ông vẫu tau với Trác Mộc Cường Ba gọi: “Lại gần đây, để ta nhìn cho rõ.” 


Không hiểu vì sao, nhìn thấu bàn tau xương xấu, cùng gương mặt vẽ đầy những totem khó hiểu, 
đôi mắt hõm sâu phát ra những tia mờ mờ trong bóng tối của Đại Địch ô Thứ Kiệt, Trác Mộc 
Cường Ba bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ ập đến, mà 
giống như, cảm giác lúc đối diện với cha gã. Gã bước đến bên dưới cột ánh sáng, rồi không thể 
nào lại gần thêm được nữa. Trác Mộc Cường Ba không sao hiểu nổi, tại sao nhìn vị Đại Địch ô 
dung mạo trông có vẻ thật tà ác nàu, gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đang đối 
mặt với cha mình như thế. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi rất lâu, rồi gật đầu nói: “Tên là Cường Ba, phải 
không? Ưm, đây là Đại Thanh Liên cổ, thời trẻ ta có dùng qua một lần, đối với đứa trẻ ấy, thật 
quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm phải tội lỗi đáng chết, nhưng dùng Đại Thanh Liên cổ thực sự 
vẫn quá...” 


Trác Mộc Cường Ba khẽ hỏi: “Vậy, Địch ô đại nhân có thể giải trừ được không? ” Gã thầm nhủ, 
có lẽ vì lú do nàu mà mình thấy căng thẳng cũng nên. 


Trang 1.891/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đại Địch ô Thứ Kiệt gật đầu: “Ừm, dùng Tằm Diên có thể giải được...” 


“Nhưng mà...” Quách Nhật Niệm Thanh vừa nghe đã hơi cuống lên, “Thứ Kiệt đại nhân, chúng 
ta chỉ còn một bình Tằm Diên cuối cùng thôi, cả đại vương cũng không nỡ...” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt xua xua tay, ngoảnh mặt về phía Trác Mộc Cường Ba nói: “Ngươi cũng 
nghe thấy rồi đó, đứa nhỏ đáng thương. Nếu sáu bảy chục năm trước ngươi đến đây, muốn giải 
Đại Thanh Liên cổ vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Có điều, giờ đây Tằm Diên dùng để giải 
độc chỉ còn lại một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại vương của chúng ta, đó là thứ vô cùng trân 
quú, nếu cho cậu, đại vương sẽ không thể dùng nó để kéo dài tuổi thọ nữa, cậu có hiểu ý của ta 
không? Cường Ba? ” 


Trác Mộc Cường Ba vừa thoạt nghe đã lập tức hiểu, thứ gọi là Tằm Diên kia, xem ra không chỉ 
dùng để giải trừ Đại Thanh Liên cổ, mà còn là một thứ thuốc đại bổ có công dụng như linh đơn 
diệu dược gì đó. Chẳng có vị quốc vương nào lại không muốn được trường thọ cả, gã muốn dùng 
thứ đó để giải độc, thực chẳng khác nào đang tranh giành tuổi thọ với Tước Mẫu vương. Nhưng, 
sáu bảu chục năm trước lại chẳng phải chuyện khó khăn gì, vậu nghĩa là sao? Trác Mộc Cường 
Ba thầm thấy tức cười: “Sáu bảy chục năm trước? Lúc ấu tôi vẫn còn chưa biết mình ở đâu nữa 
kia.” Gã bèn hỏi: “Ý của Địch ô đại nhân, là bảo tôi từ bỏ ư? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu nói: “Không phải, ú của ta là, nếu các ngươi có thể khiến công chúa 
mà đại vương coi như châu báu nhìn thấu ánh sáng trở lại, đại vương hẳn sẽ rất vui lòng dùng 
thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho mình để giải độc cho ngươi.” 


“Nhưng chúng tôi đều chưa gặp công chúa, tôi không dám chắc có thể giúp công chúa hồi phục 
được hay không nữa.” Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đề nghị này hết sức đột ngột, gã cũng 
không ngờ vị Địch ô đại nhân này lại đưa ra phương thức trao đổi như thế. 


“Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, đại vương ta sẽ tự biết phán đoán.” Đại Địch ô Thứ Kiệt hơi 
nghền đầu về phía trước, đến một góc khuất chỉ có Trác Mộc Cường Ba trông thấy, bỗng lộ ra 
ánh mắt hết sức cổ quái. Quách Nhật Niệm Thanh đứng sau lưng Trác Mộc Cường Ba cũng âm 
thầm lộ ẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. 


Chú Thích 


1.Tương truyền Độ Mẫu (Bồ Tát) có hai mươi mốt hóa thân, Triết Kim Mã và Nhân Nãi Công Tái Mã là tên của hai 
trong hai mươi mốt hóa thân đó. 


Trang 1.892/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G - Vương Quốc Yaca Thần Bbí 


Trát Lỗ nói: “Ông nói đến Đại Địch ô Khước Ca Ba Nhiệt ư? Ông ta... là một người vô cùng 
thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương. Phần chóp lều trang trí bằng 
đuôi bò đen; vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều; dùng ruột người 
vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều; dùng xương người chết cắm xuống đất thau cho cọc 
gỗ. Khiến người ta thoạt nhìn, đã thấu lạnh hết cả người.” 


Tỉnh linh tuyết 


Từ trong phòng đi ra, Trác Mộc Cường Ba hỏi Quách Nhật Niệm Thanh: “Sáu bảy chục năm 
trước từng xảy ra chuyện gì vậy? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh gượng cười đáp: “Sáu bảy chục năm trước? E hèm, nghe nói vào thời 
kỳ đó, cả hai vương quốc đều trở nên lớn mạnh, lớn mạnh đến mức không biết trời cao đất dàu 
là gì nữa, vọng tưởng phản kháng lại người Thượng Qua Ba, xuất binh đánh lên tầng bình đài 
thứ ba, kết quả khiến toàn quân bị tiêu diệt, lại còn kéo theo cả sự báo thù của người Qua Ba 
nữa, mười mấy bộ lạc và thôn làng bị tiêu diệt toàn bộ, trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất 
biết nuôi dưỡng Tằm Diên của cả vương quốc, sau khi họ bị tiêu diệt, Tằm Diên càng ngày càng 
ít hơn, đến giờ, thì gần như là tuyệt chủng rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba lập tức liên hệ với sự kiện phản kháng mà Trát Lỗ kể lúc ở trong nhà lao, 
xem ra là cùng một việc. Gã lại hỏi: “Tằm Diên là gì vậy? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát, đoạn trả lời: “Một loại sâu, gọi là nhộng thì đúng 
hơn, thực ra ta cũng chưa từng thấy thứ đó sử dụng như thế nào cả.” 


Bước ra khỏi thông đạo, Quách Nhật Niệm Thanh lại dẫn Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ởi vào 
trong. Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: “Tuyệt đối không được chạm vào vách tường, tốt nhất là 
đừng nhìn, đặc biệt là Mẫn Mẫn.” Sau đó gã liền đi theo một tên hộ vệ tới một gian đại sảnh 
khác. Pháp sư Á La và những người khác đều đợi ở đó, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ 
không thấy đội trưởng Hồ Dương đâu. 


“Đội trưởng Hồ Dương đâu rồi? ” Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Nhạc Dương lập tức đáp: “Ừm, được đưa đi chữa trị rồi. Lúc ở trong nhà giam, vết thương ở 
chân đội trưởng Hồ Dương có vẻ như bị nhiễm trùng.” Lần bị giam giữ này, vết thương của Lữ 
Cánh Nam đã khỏi, nhưng đội trưởng Hồ Dương lại trở bệnh nặng hơn. 


Địch ô An Cát Mẫu lên tiếng: “Cứ yên tâm, loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt.” 


Thì ra đúng như Lữ Cánh Nam suy đoán, hôm đó sau khi thoát khỏi giỏ treo, pháp sư Á La chạy 
một vòng quanh thành Tước Mẫu, thoát khỏi bọn lính truy đuổi rồi trở lại thôn Công Nhật Lạp, 
đồng thời mời Địch ô An Cát Mẫu đến làm chứng cho bọn Trác Mộc Cường Ba, thêm nữa cũng 
có mấy dân làng đến Tước Mẫu, chuyện Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam trị được cho người trúng 
cổ độc liền lan truyền khắp thành. Lần này, Tước Mẫu vương vội vàng sai Quách Nhật Niệm 
Thanh đến nhà lao mời các vị khách tôn quú ra, tự nhiên cũng là hụ vọng họ có thể trị được loại 


Trang 1.893/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cổ độc mà con gái mình trúng phải. Trác Mộc Cường Ba cũng kể lại cuộc gặp gỡ với Đại Địch ô 
Thứ Kiệt, Trương Lập trầm ngâm: “Nói vậy là, nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công 
chúa, Cường Ba thiếu gia chẳng phải là...” 


Địch ô An Cát Mẫu cũng nói: “Nếu là Tằm Diên thì đúng là phiền phức lắm, nghe nói chúng đã 
tuyệt tích từ lâu lắm rồi, không ngờ trong vương cung vẫn còn lưu giữ.” 


Trương Lập tò mò nói: “Tằm Diên rốt cuộc là cái gì vậy? Địch ô đại nhân.” 


Nhạc Dương chợt thốt lên: “Đúng rồi, tôi nhớ pháp sư Tháp Tây từng nói, muốn giải trừ cổ độc 
trên người Cường Ba thiếu gia, cần đến một loại sinh vật khác, đã tuyệt tích lâu rồi, lẽ nào chính 
là thứ Tằm Diên này? ” 


Pháp sư Á La lắc đầu nói: “Không biết, tôi cũng chưa từng thấu. Nếu có pháp sư Tháp Tây ở 
đây thì tốt quá, hình như ông ấy từng tình cờ nhìn thấy hình vẽ của loại sinh vật ấu trong thư tịch 
cổ.” 
Địch ô An Cát Mẫu nói: “Truyền thuyết kể rằng, Tằm Diên là do linh hồn của những đứa trẻ 
chết yểu hóa thành, vì vẫn chưa báo đáp được công lao nuôi nấng của người mẹ, nên chúng 
không nỡ ra đi, mà chọn lựa sáu mươi năm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ để đổi lấy một 
ngày sáng bừng lên, dùng tiếng ca bày tỏ lòng cảm ân. Dù là ấu trùng hay đã trưởng thành, thân 
thể Tằm Diên đều tuyển một màu trắng trong suốt, tựa như ngọc thạch vậy, tối đến sẽ phát ra 
ánh sáng màu trắng sữa, là một loại côn trùng rất đẹp! ” 


“AT Tỉnh linh tuyết! ” Trương Lập khe khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhớ lại đêm trước lúc chia 
tau. Lần nàu Mã Cát phải chăm sóc những bệnh nhân trúng phải cổ độc, không đến được đâu, 
Trương Lập càng lúc càng thấy nhớ cô hơn. 


Địch ô An Cát Mẫu gật đầu nói: “Ứm, đúng thế, vì thân thể chúng trắng như tuyết, nên cũng có 
người nói đó là những tinh linh do bông tuyết hóa thành. Thuở trước có rất nhiều truyền thuyết 
về Tằm Diên, nhưng đa phần đều là những câu chuyện bi thương. Tôi cũng chỉ nghe nói, đó là 
một loại côn trùng nhỏ rất kỳ lạ, tương truyền, trứng của chúng chôn dưới đất hai mươi năm sau 
mới nở, ấu trùng cũng ấn mình dưới lòng đất hai mươi năm mới kết thành nhộng, nhộng lại mất 
thêm hai mươi năm nữa mới biến thể lần thứ hai, sau đó chui lên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, 
chúng chỉ sống được duy nhất một ngày, trong ngày hôm đó, chúng sẽ bay lượn, hát ca, giao 
phối, đẻ trứng, rồi chết đi. Nghe những người già kể lại, khúc hợp xướng của Tằm Diên là thứ 
âm nhạc mỹ diệu nhất trên thế gian này, tiếng ca của chúng làm trong sạch linh hồn con người, 
xua tan mệt mỏi, mang đến niềm vui. Chúng thường xuất hiện vào những lúc mùa màng bội thu, 
ở phía Đông thôn làng của chúng tôi, các vị chắc đã đi qua một cái hồ nhỏ, thuở trước đó là nơi 
chúng thích tụ tập quần cư. Thời đó, sau một năm cấy cày vất vả, thu hoạch mùa màng xong 
xuôi, mọi người thường tụ tập ở nơi có nhiều Tằm Diên nhất, pha một bình trà nóng, ngồi dưới 
gốc ngô đồng đón cơn gió mát, lặng yên lắng nghe khúc hoan ca cuối cùng của chúng. Bọn 
chúng thường vừa hát ca, vừa bay lượn quần nhau trên không trung, giao phối xong, con đực sẽ 
chết ngay, tiếng ca tức thì im bặt, khi dư âm vẫn còn văng vắng trong không gian, thân thể 
chúng lả tả rơi xuống tựa những đóa hoa tuyết bay giăng giăng. Còn con cái sẽ thực hiện nốt sứ 
mệnh cuối cùng, bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất, đẻ trứng vào cái hang nhỏ mà chính 
chúng đã bò ra. Cũng ngày này sáu mươi năm sau, sinh mệnh sẽ được luân hồi một lần nữa. Khi 
ấy, mọi người lại mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, tắm mình trong những đóa hoa 


Trang 1.894/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tuyết cuối thu, ai về nhà nấy. Nếu năm đó Tằm Diên nhiều, năm sau nhất định cũng sẽ được 
mùa. Lại có truyền thuyết kể rằng, người nào được nghe Tằm Diên hát, cả đời đều sẽ được hạnh 
phúc.” 


Địch ô An Cát Mẫu thở dài: “Tiếc rằng, giờ đây lũ trẻ gần như không còn thấy Tằm Diên nữa 
FÕU.” 


Nhạc Dương nói: “Nghe vậy thì hình như Tằm Diên là sinh vật hoang dã, sao lại tuyệt chủng 
được? ” 


Địch ô An Cát Mẫu ngần ngừ nói: “Việc này, nói ra thì thật hổ thẹn, không biết từ bao giờ, có 
một vị Đại Địch ô đã phát hiện ra, ấu trùng của Tằm Diên có thể trừ độc, sau khi ăn vào thân 
thể sẽ thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Hơn nữa mùi vị của chúng rất thanh mát, ngọt mà 
không ngấy, vì vậu chúng liền trở thành món ăn ưa thích nhất của đại vương và các quý tộc, 
thậm chí còn thay cả thịt trâu bò trở thành món chính trên bàn ăn. Trải qua nhiều đời cố gắng, 
cuối cùng người ta đã phát hiện ra phương pháp thu hoạch được lượng lớn ấu trùng Tằm Diên, 
biết cách tìm kiếm những cái hang nơi Tằm Diên đẻ trứng, nên Tằm Diên hoang dã dân dần 
biến mất. Có điều, cũng may là có mấy bộ tộc đã phát triển được một phương pháp nuôi dưỡng 
Tằm Diên nhân tạo, từ việc chọn đất, đào lỗ, cấu nhộng, nuôi nhộng, đã hình thành nên một 
quy mô tương đối lớn, chỉ có điều vẫn không thể nào rút ngắn được thời gian sinh sản của 
chúng. Có điều, khoảng sáu bảy mươi năm về trước, đã xảy ra một sự kiện khủng khiếp...” 


Trác Mộc Cường Ba cười khổ: “Tôi biết rồi, khoảng sáu bảu mươi năm trước, hai vương quốc 
lớn hợp nhau chống lại người Thượng Qua Ba, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, lại còn khiến 
người Qua Ba ngay đêm hôm ấy xuất binh tiêu diệt mấy bộ tộc có nhiều người tham gia nhất, 
hơn nữa mấy bộ tộc đó vừa khéo lại chính là những người duy nhất biết nuôi dưỡng Tằm Diên, 
vì vậy, phương pháp nuôi Tằm Diên nhân tạo cũng thất truyền rồi, có phải vậy không? Địch ô 
đại nhân? ” 


Địch ô An Cát Mẫu giải thích: “Theo tôi được biết, sự thực đúng là như thế. Trước đây, các vị đại 
vương và quý tộc ăn Tằm Diên có thể sống đến hơn chín mươi tuổi, dù là người sắp chết, ăn 
được một bát cháo Tằm Diên cũng có thể sống thêm dăm ba ngày nữa. Từ khi những bí mật đó 
bị phát hiện, tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Đến giờ, cũng không thể nói là Tằm 
Diên đã tuyệt chủng, ở những nơi hoang vu, thỉnh thoảng cũng vẫn nghe thấy tiếng kêu cô lẻ 
của chúng, chỉ có điều, không còn cảnh cả bầy Tằm Diên lớn hợp xướng nữa, mà chỉ có những 
con đực một mình hát vang, không sao gọi được lũ Tằm Diên cái đến giao phối đẻ trứng, đành 
từ từ chết đi... ” 


Sáu mươi năm ẩn mình trong bóng tối, chỉ để đổi lấy một ngày được hoan ca dưới ánh mặt trời, 
một quyvền lợi nhỏ nhoi như vậy mà cũng bị tước đoạt mất hay sao? Nhạc Dương chợt cảm thấu, 
những người Shangri-la này thật đáng ghét, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào mình chưa từng làm 
những chuyện tương tự? Có tư cách gì mà bình phẩm người khác đâu chứ... 


“UỦa, mọi người sao vậy? ” Lúc này, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn vừa trở lại, thấu mọi người 
trong phòng đều chìm trong im lặng, gương mặt rầu rĩ, còn tưởng đã có chuyện gì xảu ra nữa. 


“Không có gì.” Trác Mộc Cường Ba bước về phía Đường Mẫn: “Địch ô đại nhân vừa kể một câu 
chuyện thương tâm thôi. ” 


Trang 1.895/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: “Lát nữa kể cho em nghe với.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Chúng tôi chỉ đến xem mọi người ở đâu thôi, giờ còn phải đi gặp công chúa 
đã.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Thương thế của Đại Địch ô Thứ Kiệt thế nào? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Có một chỗ bị đạn bắn xuyên qua, còn mấy chỗ khác đều chỉ sướt sát, tự họ 
đã xử lụ rất tốt rồi, tôi thấu, chỉ vài ngày nữa là Thứ Kiệt đại nhân có thể xuống giường ởi lại 
bình thường. Ừm, chuyện kia, việc của anh ấy, Thứ Kiệt đại nhân cũng nói với chúng tôi, chúng 
tôi biết phải làm sao rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba muốn nói vài câu cảm kích hoặc bày tỏ sự thân thiện, nhưng nhìn Lữ Cánh 
Nam, lại không sao thốt nổi thành lời, chỉ đành ngượng ngập nửa như cười nửa như không, cuối 
cùng, lại ngoảnh đầu lại nói với Đường Mẫn: “Em không sợ chứ? ” 


Đường Mẫn lắc đầu nói: “Đâu có đâu, tuy Thứ Kiệt đại nhân tướng mạo hơi hung ác một chút, 
nhưng thực ra tâm địa lại rất thiện lương. Nếu ông ấy có thể dùng Tằm Diên được, có lẽ đã trị 
liệu cổ độc cho anh luôn rồi.” 


Lúc nàu Quách Nhật Niệm Thanh đã xuất hiện ngoài cửa, nói với Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn: 
“Hai vị, xin mời theo ta.” 


Đường Mẫn lại ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: “Yên tâm đi, bọn em sẽ có cách mà.” Trác 
Mộc Cường Ba gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. 


Vốn là, thân thể ngọc ngà của công chúa không thể tùy tiện cho người ngoài kiểm tra, nhưng 
Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam là hai vị Lục Độ Mẫu, đương nhiên không thể xét theo lẽ thường. 
Tầm cung của công chúa được chiếu sáng bằng sáu bảy cột ánh sáng đường kính khoảng một 
mét, rất sáng sủa. Công chúa A Cát Lập Mẫu qưù trên tấm thảm da dê, an tường, đoan trang, 
toát lên một vẻ trầm ổn không hợp với tuổi tác của cô cho lắm. 


“Ta có thể tin các người không? ” Đây là câu đầu tiên công chúa thốt ra. Sau khi biết những 
người này đến thăm bệnh cho mình, công chúa hết sức hợp tác, cả một số hành vi tương đối 
kích thích cô cũng cố gắng chịu đựng, có thể nhận thấu, niềm khát khao với ánh sáng của vị 
công chúa này đã vượt lên tất cả. Công chúa hết sức gầu gò, sắc mặt trắng bệch bệnh tật. 
Những chỗ như môi, đầu ngón tay đều không còn sắc máu, xem tình hình nếu không trị liệu, sợ 
rằng không chỉ còn là vấn đề mất đi thị lực, thân thể cô thực sự là quá gầu gò. 


Theo lời kể của Quách Nhật Niệm Thanh, nguyên do chính là bởi người tên Trát Lễ kia. Ba năm 
trước, y là một tên văn thư ghi chép trong đoàn sứ giả của vương quốc Yaca đến hòa đàm. Vốn 
tưởng rằng y chỉ sinh lòng ngưỡng mộ si mê với công chúa sau lần tình cờ gặp gỡ, lại nghĩ đến 
việc hai nước đang tiến hành hòa đàm, nên đã không bắt y vì tội lén lút đến vườn hoa của công 
chúa lớn tiếng đọc thơ tình, mà chỉ cảnh cáo đuổi đi. Không ngờ, tên Giang Dũng Trát Lỗ đó lại 
tiếp cận công chúa với mục đích xấu xa, không lâu sau đó, thân thể công chúa bắt đầu biến đổi, 
sau khi kiểm tra, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã đoán định, đó là do Hắc cổ gây ra. Quả nhiên, thị lực 
của công chúa bắt đầu giảm sút, đến giờ thì đã gần như hoàn toàn không nhìn thấu gì nữa. 


Trát Lỗ chỉ là một tên văn thư quèn, theo lý thì không thể dùng cổ độc được, Quách Nhật 
Niệm Thanh suy đoán, là Đại Địch ô của vương quốc Yaca, Khước Ba Ca Nhiệt đã thi triển cổ 


Trang 1.896/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


độc lên người Trát Lễ, khiến y trở thành kẻ mang mầm độc, khi Trát Lỗ tiếp cận với công chúa, 
cổ độc liền chạy sang, khiến công chúa trúng độc. Nhưng sau đó, Khước Ca Ba Nhiệt nói gì 
cũng không chịu thừa nhận chuyện này liên can đến mình, lại còn lớn tiếng tuyên bố mình chưa 
bao giờ tiếp xúc với Hắc cổ, cũng không biết cách giải trừ. Giang Dũng Trát Lỗ cũng một mực 
nói mình hoàn toàn không hề hay biết. Quan hệ hai nước suứt chút nữa đã lại rơi vào thế căng 
thẳng, Quách Nhật Niệm Thanh phải tốn rất nhiều công sức mới duy trì được cục diện ngày 
hôm nay. Trát Lỗ bị giam giữ vô thời hạn trong nhà ngục của vương quốc Langbu, Đại Địch ô 
của hai nước cùng hợp lực nghĩ cách vãn hồi thị lực cho công chúa, nhưng cho đến giờ vẫn chưa 
tìm được cách nào phù hợp. 


Ở chỗ Đại Địch ô Thứ Kiệt, Lư Cánh Nam và Đường Mẫn đã tìm hiểu sơ bộ về sự biến hóa của 
bệnh tình của công chúa, song vẫn còn một số chỉ tiết cần công chúa kiểm chứng lại, công chúa 
đều nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc mới bắt đầu, công chúa từng có triệu chứng da dẻ toàn thân 
ngứa ngáu khó chịu, điểm này hết sức quan trọng, vì Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều biết 
rằng, đâu là phản ứng điển hình của cơ chế phòng vệ trong cơ thể người khi có sinh vật dị thể 
xâm nhập, y học gọi là phản ứng dị ứng. Sau đó, công chúa bắt đầu gầy rộc đi, chứng tỏ chất 
dinh dưỡng trong cơ thể cô đã bị kú sinh vật hấp thu mất, nên thiếu dinh dưỡng để duy trì cơ 
thể. Khoảng một năm trước, công chúa phát hiện ra dưới da mình có mấy chỗ gô lên, ấn vào 
thấy đau, lại có thể di chuyển, sau đó lại nhận thấu, dưới da khắp chỗ nào cũng có những khối u 
lớn thì bằng hạt lạc, nhỏ thì bằng hạt gạo, lại còn sờ thấy một vài vật dài dài như sợi dâu. Nghe ả 
nữ tỳ nói, từ đó, nước tiểu của công chúa cũng bắt đầu có màu trắng như nước gạo. 


Sau khi lần lượt kiểm chứng các dấu hiệu bệnh trạng, Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn đã xác 
nhận, công chúa mắc phải một loại bệnh do ký sinh trùng gây ra. Trứng của ký sinh trùng sau 
khi xâm nhập vào cơ thể thông qua các loài vật truyền nhiễm như ruồi nhặng, sẽ khiến da dẻ 
ngứa ngáy, tróc lở, sau đó chúng sẽ sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể, hấp thu chất dinh dưỡng, 
rồi xác kú sinh trùng chết vẫn ở lại trong cơ thể, tạo thành hạch. Ngoài ra, một số kú sinh trùng 
xâm nhập được vào mạch bạch huyết, gây mưng mủ và làm tắc nghẽn mạch bạch huyết, tạo ra 
những vật hình dạng như sợi dâu dưới biểu bì, và nước tiểu màu trắng sữa. 


Sau khi đưa ra kết luận này, hai cô đều thầm thở phào, vì xét cho cùng, đối với y học hiện đại, 
bệnh do kú sinh trùng gây ra cũng là loại tương đối dễ trị, nếu công chúa bị biến đổi gien gì đó, 
thì họ đúng là chỉ còn nước bó tay. Ngoài ra, công chúa còn bị viêm giác mạc rất nặng, nếu 
không kịp thời trị liệu, giác mạc bị thủng thì muốn khôi phục được thị lực e rằng sẽ khó lại càng 
thêm khó. 


Song họ vẫn cần kiểm tra thêm để làm rõ nguyên nhân kú sinh trùng khiến công chúa bị mù, 
trước tiên cần phải xác định được chủng loại ký sinh trùng. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam phân 
tích, nếu là ký sinh trùng loại lớn, thì đã bị phát hiện từ trước rồi, nhưng loại kỳ sinh trùng này lại 
rất nhỏ. Nếu là ấu trùng Micromaria hay Streptocerca đã tương đối khó khăn, còn có khả năng 
là ấu trùng Sparganum xâm nhập đại não, vậy thì càng khó xử lý hơn. 


Tuy Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam không phải chuyên gia y tế, nhưng may là họ còn có chiếc 
máy tính của giáo sư Phương Tân. Sau khi nhập các triệu chứng thu thập được vào hệ thống, 
đặt lệnh tìm kiếm những chứng bệnh đã được biết đến, cuối cùng hệ thống đưa ra hơn mười loại 
bệnh khác nhau. Khi thấy một chứng bệnh trên màn hình, hai người gần như cùng lúc thốt lên: 
“Bệnh mù sông! ” 1 


Trang 1.897/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Họ vội vàng quay lại đối chiếu với bệnh tình của công chúa, cuối cùng xác nhận, công chúa mắc 
phải bệnh mù sông hoặc một loại bệnh ký sinh trùng rất gần với bệnh này. Đây là một loại bệnh 
dịch được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi, đồng thời từng hoành hành ở châu lục này, khiến 
cho mỗi năm có khoảng gần ba trăm nghìn người châu Phi mất đi ánh sáng! 


Tư liệu cho thấy: bệnh mù sông, hay còn gọi là bệnh Onchocerciasis, phổ biến ở các khu vực 
nhiệt đới, thường gặp nhất là ở châu Phi và Nam Mỹ, do loài nhặng đen hoặc muỗi vằn truyền 
nhiễm. Nhặng đen này thường sinh đẻ ở những dòng sông nhỏ nước chảy xiết, vì vậy mới gọi là 
bệnh mù sông. Âu trùng của loài trùng xoắn Onchocerca tồn tại trong da người, đi vào cơ thể 
nhặng đen khi chúng hút máu, đồng thời phát dục trở thành ấu trùng gây bệnh trong đó, rồi lại 
truyền cho những vật chủ khác khi lũ nhặng đen hút máu. Ấu trùng trưởng thành trong một 
năm, đồng thời hình thành nên các hạch dưới da, đường kính từ vài mi li mét đến một xăng ti 
mét. Ký sinh trùng bên trong hạch có thể dài đến một mét, cuộn xoắn lại thành hình cầu, con 
cái có thể sống trong những hạch sâu bên dưới da khoảng mười lăm năm. Con đực di chuyển 
giữa các hạch, đồng thời định kỳ thụ tinh cho các con cái. Mỗi ngàu chúng có thể sinh sản vài 
triệu ấu trùng, những ấu trùng này chủ yếu dịch chuyển bên dưới biểu bì và xâm phạm đến mắt. 


Điều khiến họ lo lắng là, trước mắt vẫn chưa có thứ thuốc đặc hiệu nào có thể đối phó với loại 
kú sinh trùng này, phương pháp duy nhất đạt được hiệu quả chính là tiến hành phẫu thuật loại 
bỏ các hạch dưới da, đồng thời phối hợp với các loại thuốc khác. 


Đường Mẫn nắm cánh tay gầy như que củi của công chúa, lần rờ lên phía trên, thấy toàn là các 
khối u và những tuyến bạch huyết bị tắc nghẽn, vừa nghĩ đến chuyện mỗi khối hạch ấy có khả 
năng là một con ký sinh trùng dài cả mét, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lữ Cánh Nam cũng nắm 
cánh tay còn lại của công chúa, cất tiếng hỏi: “Tính sao? ” 


Đường Mẫn ngần người, rồi lập tức hiểu ra, lắc đầu nói: “Phẫu thuật ngoại khoa, tôi không làm 
được đâu. ” 


“Tại sao? ” 


“Chị biết rồi mà, tôi chỉ có thể làm trợ thủ, chưa bao giờ cầm dao mổ, hơn nữa, những dụng cụ 
phẫu thuật đó của chúng ta cũng không hoàn toàn thích hợp sử dụng trong trường hợp này, dù 
có thể loại bỏ được những khối hạch dưới da, nhưng còn ở sâu hơn thì sao, bên trong các khớp 
xương và trong nội tạng nữa, chúng ta không thể làm được đâu! ” 


“Nói vậy thì, chúng ta chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh viêm giác mạc thôi. Có điều, Mẫn 
Mẫn này, cô nói xem tại sao công chúa mắc bệnh mù sông mà những người xung quanh cô ấu 
lại không bị truyền nhiễm nhỉ? ” 


“Tôi nghĩ, là do không có vật truyền nhiễm, loài nhặng đen đó không thích hợp sống trong môi 
trường ở nơi này, chắc là có người cố ý lợi dụng...” 


“Tức là, chúng ta có thể cho rằng đây là một hành vi được mưu tính từ trước...” 


Công chúa Lạp Mẫu nghe hai người họ thay đổi cách nói chuyện, bèn mỉm cười nói: “Hai vị, 
vẫn không được phải không? Không sao đâu, Lạp Mẫu từ lâu đã chấp nhận sự thực này, có lẽ, 
tại vì phụ vương ăn quá nhiều Tằm Diên, nên trời cao mới trừng phạt người thế này! ” 


“Không, Lạp Mẫu, không phải vậy đâu, chúng tôi cần kiểm tra lại một chút nữa.” Đường Mẫn 


Trang 1.898/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vội trả lời. 

“Thật không? Tôi có thể tin cậu các vị được không? ” 
“Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” 
Bệnh mù sông 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam vừa tiếp tục kiểm tra cơ thể cho Lạp Mẫu, vừa nói chuyện với cô 
để phân tán sự chú ú. Trong lúc trò chuyện, họ nhận thấy vị công chúa này ở trong thâm cung 
đã lâu, gần như hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra ngoài cung, càng không cần 
phải nói đến những chuyện ở thế giới bên ngoài, cô chỉ biết một vài truyền thuyết và chuyện kể 
xa xưa, chắc cũng là nghe từ các cung nữ trong lúc nhàn rỗi. Khi công chúa nghe nói Lữ Cánh 
Nam và Đường Mẫn ở nhà lao ra, liền lập tức hỏi thăm về Trát Lỗ. 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lấu làm kỳ quái, người tên Trát Lỗ đó chẳng phải chính là nguyên 
hung khiến công chúa mất đi ánh sáng hay sao? Công chúa Lạp Mẫu lắc đầu nói: “Không, Trát 
Lỗ vô tội, tôi tin anh ta không làm thế, mà chỉ muốn tặng cho tôi những vần thơ đẹp thôi. Sở dĩ 
tôi bị thế này, nhất định là do phụ vương ăn quá nhiều Tằm Diên, tôi chỉ là kẻ gánh chịu lời 
nguyên thay cho người mà thôi.” Hàng lông mi dài của cô cụp xuống, rồi cô khẽ cất tiếng thở 
dài: “Chắc hẳn Trát Lễ đã chịu nhiều khổ sở rồi.” 


Đường Mẫn không nén được thầm nhủ: “Cô bé đáng thương, vì không nhẫn tâm tổn thương bất 
cứ ai, mà một mực tin rằng mình bị nguyền rủa ư? Có lẽ làm vậy cũng khiến cô ấy thấy dễ chịu 
hơn phần nào chăng? ” 


Họ nhanh chóng bắt chuyện được với công chúa. Công chúa Lạp Mẫu hỏi thăm về Trát Lỗ, rồi 
cứ nhắc đi nhắc lại những lời kiểu như “phụ vương tuổi tác đã cao, mà mình thì mắt có bệnh nên 
không thể chăm sóc cho người, thực sự rất áu náy...”. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thay nhau 
nhẹ nhàng khuyên nhủ, để cô yên tâm, tâm lú cũng thoải mái phần nào. Nhưng kết quả kiểm 
tra lại khiến họ vô cùng bất an, vì kết quả siêu âm màu 3D đúng như Đường Mẫn dự đoán, công 
chúa không chỉ có hạch dưới da, mà trong các cơ quan nội tạng cũng có. Tệ hại nhất là, trong 
xương sọ của cô cũng có một chỗ kết hạch, đè lên dâu thần kinh thị lực, đó mới chính là nguyên 
nhân thực sự khiến thị lực của công chúa sút giảm. 


Kết quả này khiến họ nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách nào khả thi. Nếu chỉ có hạch ở 
dưới da, họ còn có thể mạo hiểm thử một phen, nhưng phẫu thuật mở hộp sọ đâu phải chuyện 
người chưa từng cầm đến dao phẫu thuật có thể dễ dàng thử nghiệm! Có điều, công chúa Lạp 
Mẫu lại tỏ ra rất lạc quan thoải mái, nói chuyện với Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn một hồi, 
ngược lại còn an ủi họ: “Không sao đâu, tôi đã ốm vếu thế này từ lâu rồi, hai người tận tâm 
thăm bệnh cho tôi như thế, tôi cảm kích còn chẳng kịp nữa là. Thực ra, trước khi mọi người đến 
đây, phụ vương đã báo cho tôi một tin tốt lành rồi. Vương quốc Yaca đã thay một vị Đại Địch ô 
mới, vị tân nhiệm Đại Địch ô đó nghe nói còn lợi hại hơn Khước Ca Ba Nhiệt trước đây cả chục 
lần, sứ giả cũng phái đi rồi. Hai chị đã nói, bệnh này có thể trị được, vậy thì, tôi nghĩ, nhất định 
là sẽ chữa được thôi. ” 


“Đại Địch ô mới? ” Lữ Cánh Nam hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào vậy? ” 


Công chúa Lạp Mẫu đáp: “Phụ vương cũng mới biết tin nàu mấy ngày trước thôi, thấy bảo rằng 


Trang 1.899/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vị Đại Địch ô mới đó từ tầng bình đài thứ ba xuống đây khoảng hơn một tháng trước, mọi người 
đều đang suy đoán, biết đâu ông ta và người Thượng Qua Ba lại có quan hệ gì cũng nên.” Nói 
tới đâu, cô khẽ gật gật đầu: “Vì vậu, mọi người không cần lo lắng cho bệnh tình của tôi đâu, còn 
việc của Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ giúp các vị thỉnh cầu phụ vương. Phụ vương không phải là 
người ngoan cố, tôi nghĩ, chắc người cũng không gạt bỏ lời thỉnh cầu của con gái mình đâu.” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lẳng lặng nhìn nhau, với tình hình trước mắt, e rằng cũng chỉ còn 
cách đó mà thôi. Công chúa Lạp Mẫu lại nói: “Đợi khi nào mắt tôi khỏi hắn, nhất định phải xem 
mặt vị Cường Ba thiếu gia đó mới được. Chắc hắn người đó cao lớn anh tuấn lắm, nên hai chị 
mới quan tâm lo lắng đến thế, phải không? ” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều không hẹn mà cùng ngoảnh đi né tránh ánh mắt của đối 
phương. 


Họ kiểm tra cho công chúa hơn một tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi tầm cung của cô. Vừa thấu 
Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ủ rũ bước ra, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức nở một nụ cười 
nhiệt tình niềm nở, ân cần hỏi han: “Sao rồi? Có cách gì không? ” 


Đường Mẫn lấy làm áy náy trả lời: “Chúng tôi biết công chúa mắc phải bệnh gì, cũng biết cách 
trị liệu thế nào, nhưng lại không thể chữa trị được.” 


Nghe Đường Mẫn trả lời như thế, gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh liền lộ vẻ vừa kinh ngạc 
lại vừa sợ hãi, vừa mừng lại vừa lo, thần tình vô cùng phức tạp: “Vậy... vậy nghĩa là sao? Các vị 
biết công chúa mắc bệnh gì, cũng biết cách trị liệu, nhưng lại không thể chữa trị được? ” 


Đường Mẫn phải rất cố gắng mới giải thích cho Quách Nhật Niệm Thanh hiểu được, họ không 
có công cụ và kỹ thuật để chữa trị cho công chúa, mà chỉ có đáp án trên lú thuyết. Quách Nhật 
Niệm Thanh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với hai người: “Ta biết các vị cần gì rồi, xin 
mời đi theo ta.” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngờ vực đi theo Quách Nhật Niệm Thanh, đến một gian phòng đá 
khác. Y lấu ra một cái túi da bò được buộc hết sức cần thận, bên trong đựng đầy các loại công cụ 
kỳ hình quái trạng. Những thứ ấy, đa phần đều được làm bằng bạc hoặc hợp kim đồng, nhiều 
món có lưỡi dao rất sắc bén, lại có món cong cong như móc câu, hoặc hình dạng như gọng kìm, 
kéo, cờ lê, cưa, lưỡi rìu... 


“Đây là gì vậu? ” Nhìn những công cụ kỳ dị mà vô cùng sắc bén hình chữ “công” 2, hình chữ 
“T”, hình chữ “Thổ” 3, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam đều bối rối. Ấn tượng đầu tiên của họ khi 
tiếp xúc với những thứ này là phỏng đoán đây có lẽ là các thứ hình cụ khiến người ta đau đớn, 
dùng trong lúc tra khảo, thẩm vấn. 


“Công cụ... thứ mà các vị cần, chính là những công cụ có thể cắt da, thịt, xương...” Quách Nhật 
Niệm Thanh lại giải thích một hồi, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam mới dần dân hiểu ra. Quách 
Nhật Niệm Thanh hụ vọng họ có thể dùng những thứ hình dạng kỳ quái trông tựa như hình cụ 
tra tấn này để phẫu thuật cho công chúa Lạp Mẫu. 


“Không, không, không, không thể được, thứ này làm sao có thể dùng để phẫu thuật? Không 
được, không được! ” Đường Mẫn vội vàng xua tay rối rít, lại mất công giải thích thêm một lượt 
nữa. 


Trang 1.900/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cuối cùng Quách Nhật Niệm Thanh cũng hiểu ra, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thậm chí còn 
chưa từng thấy những công cụ phẫu thuật ấy bao giờ, nói gì đến việc sử dụng chúng. Y thở dài 
nói: “Thật không ngờ, các vị cũng giống như Thứ Kiệt đại nhân, lẽ nào đây là ý trời? ” 


Đường Mẫn nghe vậy bèn hỏi: “Ý ông là sao? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh bèn giải thích, thì ra, sau khi kiểm tra thân thể cho công chúa, Đại 
Địch ô Thứ Kiệt cũng nói cần phải loại trừ những khối hạch ấy, nhưng lại không biết làm thế 
nào. Những công cụ này là do sư phụ của sư phụ của sư phụ... của Thứ Kiệt đại nhân truyền lại, 
cách dùng đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, Đại Địch ô Thứ Kiệt chỉ đành kê cho công 
chúa một vài thứ thuốc, bảo rằng có thể làm chậm sự suy vếu của thị lực, nhưng không thể chữa 
tận gốc được. 


“Lẽ nào, thật sự không còn cách gì sao? ” Vẻ mặt của Quách Nhật Niệm Thanh khiến người ta 
không thể nhận ra ụ đang mừng rỡ hay ưu tư, hoặc có lẽ là cả hai cũng nên. 


Lữ Cánh Nam nói: “Trong các loại thuốc chúng tôi mang theo, giờ chỉ có thuốc chữa viêm giác 
mạc, và thuốc trừ ký sinh trùng tác dụng trên diện rộng, loại thứ nhất không thể giải quyết tận 
gốc vấn đẻ, loại thứ hai lại chẳng hiệu quả gì với bệnh tình của công chúa cả. Thật xin lỗi, chúng 
tôi đã cố gắng hết sức rồi.” 


Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một tiếng: “Ứm, vậy được rồi, ta sẽ thông báo mọi việc lại với 
đại vương, có thể làm bệnh tình công chúa thuyên giảm phần nào cũng là tốt lắm rồi. Giờ chỉ 
còn biết chờ xem đoàn sứ giả đi Yaca kia có mang về tin tốt lành gì không, biết đâu đại vương 
cao hứng lên, lại đồng ú trị liệu cho Trác Mộc Cường Ba thì sao.” 


Đường Mẫn nói: “Phải rồi, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, chúng tôi hoàn toàn không biết 
gì về chuyện đoàn sứ giả, nếu đã phái người đến Yaca mời Đại Địch ô của họ đến, vậy tại sao 
còn nhất định muốn chúng tôi thăm bệnh cho công chúa làm gì nữa? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh đáp: “Dù chỉ có một tia hụ vọng, đại vương của chúng ta cũng tuyệt 
đối không bỏ qua. Sau khi biết được tin vương quốc Yaca có Đại Địch ô mới, ngay đêm hôm đó 
đoàn sứ giả đã xuất phát lên đường rồi, từ đâu có thể thấy đại vương lo lắng cho bệnh tình công 
chúa đến nhường nào.” 


Quách Nhật Niệm Thanh dẫn hai người đến vương cung, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam lại giải 
thích về bệnh tình của công chúa với Tước Mẫu vương, nhìn bộ dạng lo lắng như có lửa đốt 
trong lòng của vị quốc vương già, Đường Mẫn không khỏi bồi hồi thương cảm. Cuối cùng, cô 
nói: “Thuốc của chúng tôi cũng có ích cho bệnh viêm giác mạc mãn tính của công chúa, chỉ cần 
nhỏ thuốc đúng giờ như chúng tôi đã căn dặn, nói không chừng, bệnh mắt của công chúa naụ 
mai sẽ thuyên giảm phần nào.” 


Tước Mẫu vương nãy giờ vẫn chau mày nhăn mặt, nghe thấy lời này của cô, hai mắt liền sáng 
rỡ, vui mừng nói: “Hay lắm, nếu các vị thực sự khiến bệnh tình của con gái ta khởi sắc, bản 
vương cũng sẽ dốc hết sức cứu trị cho người dẫn đầu Trác Mộc Cường Ba của các vị, quyết 
chẳng nuết lời.” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cũng hết sức hân hoan, cả hai đều không sao cẩm lòng được, đôi 
bàn tay nắm chặt lấu nhau. Cuối cùng, cũng thấy được một tia hụ vọng rồi. Lúc hai người vẫn 


Trang 1.901/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn đang hoan hỉ, Tước Mẫu vương và Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã trao đổi gì đó, 
sắc mặt vị quốc vương hơi biến đổi, tiếp đó liền cất tiếng hỏi: “Ưm... bản vương có thể tin các vị 
được không? ” 


Đường Mẫn nói: “Đại vương yên tâm, ngày mai ngài có thể tự mình đi hỏi xem công chúa thấy 
thế nào? ” 


Tước Mẫu vương gật đầu nói: “Ứm, vậy các vị có thể lui được rồi. Quách Nhật Niệm Thanh 
tướng quân, ngươi ở lại đâu. ” 


Trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi Đường Mẫn: “Có cảm thấy công chúa Lạp mẫu và Tước Mẫu 
vương có gì đó không ổn không? ” 


“Hả? Có gì đâu? ” 


“Tôi cảm thấy, A Cát Lạp Mẫu dường như muốn ám thị cho chúng ta điều gì đó. Cô ấy nhiều 
lần nhắc đến việc cha mình tuổi tác đã cao, lại hỏi đi hỏi lại xem chúng ta có đáng tin cậu 
không, cảm giác như thể có lời gì đó vẫn chưa nói ra vậu.” 


“Chị đa nghi quá rồi, giáo quan. Đối với công chúa, chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi, cô ấy 
quanh năm ở chốn thâm cung, tự nhiên là phải thận trọng hơn rồi. Vừa nãy, Tước Mẫu vương 
cũng nói những lời y như vậy, lẽ nào ông ta cũng có chuyện không dám nói với chúng ta hau 
sao? ” 


“Có lẽ là tôi hơi lo lắng quá thật.” 


Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam trở về phòng nghỉ, đội trưởng Hồ Dương cũng đã quay về đây, vết 
thương ở chân đã được xử lý ổn thỏa và băng bó lại. Sau khi kiểm tra, Đường Mẫn phát hiện, 
trình độ ụ học của những người Tước Mẫu này không hề thấp hơn họ. 


“Bệnh mù sông, thật sự khó chữa vậy sao? ” Nghe Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn tả bệnh tình 
của công chúa Lạp Mẫu, Nhạc Dương ngửa đầu ra sau, dựa vào tường. 


Đường Mẫn nói: “Cần phải làm phẫu thuật, khối hạch đè lên dây thần kinh thị giác vẫn còn ở 
trong giai đoạn phát triển, một khi dây thần kinh bị đứt hắn, thì sẽ không bao giờ hồi phục được 
thị lực nữa. Đáng tiếc là nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Muốn 
tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, thì phải bệnh viện cao cấp đầu ngành mới triển khai được.” 


Pháp sư Á La lại hỏi: “Có tin gì mới về đoàn sứ giả và vị Đại Địch ô mới của vương quốc Yaca 
không? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu nói: “Có vẻ như bọn họ mới được tin vài hôm trước, cũng không có nhiều 
thông tin lắm. Xem ra, thái độ của Tước Mẫu vương rốt cuộc thế nào, phải đợi đến ngàu mai 
mới có kết quả rồi.” 


“Tại sao? ” Trương Lập thắc mắc. 


Đường Mẫn giải thích: “Chúng tôi đã kê cho công chúa thuốc chuyên trị viêm giác mạc cấp và 
mãn tính, hiệu quả trong thời gian ngắn rất rõ rệt, chỉ cần công chúa nhỏ thuốc đúng giờ, ngàu 
mai sẽ thấy hiệu quả ngay.” 


Trang 1.902/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sáng sớm hôm sau, Tước Mẫu vương cho mời họ đến dùng bữa sáng, khiến ai nấy đều mừng ra 
mặt. Điều này chứng tỏ thuốc nhỏ mắt đã có hiệu quả, thái độ của Tước Mẫu vương đang từng 
bước chuuển biến, cổ độc trong người Trác Mộc Cường Ba đã có hụ vọng giải trừ. 


Trong phòng ăn, Tước Mẫu vương ngồi chính giữa, cứ nheo mắt cười nhìn bọn họ. Công chúa 
được cung nữ đỡ vào ngồi bên cạnh, trên bàn bày đủ các loại thức ăn hết sức phong phú. Đối 
với đám người đang thường xuyên phải ăn thực phẩm nén qua ngày như họ, đây đích thực là bữa 
sáng thịnh soạn nhất trong cả quãng thời gian dài gần đâu. 


“Mời dùng, xin đừng khách khí, đâu chỉ là một chút để bày tỏ lòng cảm kích của ta với các vị.” 
Tước Mẫu vương mỉm cười: “Sáng sớm hôm nay, con gái ta nói, mắt nó cảm thấy rất dễ chịu, 
tựa hồ đã lờ mờ thấy được các thứ. Linh dược của các vị quả nhiên rất hiệu quả, bản vương thực 
sự vô cùng cảm kích.” 


Trong bữa ăn, Tước Mẫu vương lại không tiếc lời tán dương bọn họ, nào là pháp sư Á La đạo 
hạnh cao thâm, đội trưởng Hồ Dương nhìn xa trông rộng, Nhạc Dương, Trương Lập anh tuấn 
phi phàm, Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang trưởng thành mà hấp dẫn, Đường Mẫn và Lữ Cánh 
Nam thì càng không cần phải nhắc, những lời dạng như tiên nữ hạ phàm, thiên tiên giáng thế 
cứ tuôn ra ào ạt, nhưng chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Tằm Diên mà thôi. 


Thấy bữa tiệc sắp tàn, Đường Mẫn cuối cùng cũng không nén được, cất tiếng hỏi: “À, đại vương 
tôn kính, xin hỏi, ngài... ngài có thể giúp Cường Ba, cổ độc trong mình anh ấy...” 


“À... cổ? Các vị khách tôn quý cũng nghe nói đến chiến cổ của chúng ta sao? Đó là một thứ vũ 
khí lợi hại trên chiến trường đấy...” 


“Đại vương tôn kính, cô ấu không nói đến chiến cổ, mà là cổ độc trên người Trác Mộc Cường 
Ba, đội trưởng của chúng tôi, Thứ Kiệt đại nhân nói cần phải dùng đến Tằm Diên mà chỉ quý 
quốc mới sở hữu để trị liệu, ngài đã nhận lời chúng tôi, chỉ cần chúng tôi giúp chữa cho mắt 
công chúa, ngài sẽ giúp chúng tôi trị bệnh cho Cường Ba thiếu gia. Bệnh tình của công chúa, 
chúng tôi đã tận hết sức lực rồi. Còn về bệnh của Cường Ba thiếu gia, không biết đại vương 
chuẩn bị giúp chúng tôi thế nào. Chúng tôi cần một câu trả lời của ngài.” Thấy vị Tước Mẫu 
vương này thực sự quá đáng ghét, Lữ Cánh Nam cũng không muốn giả bộ khách khí với lão nữa, 
nói thẳng ra luôn. 


“Phụ vương! ” Cả công chúa Lạp Mẫu cũng thoáng lộ sắc giận, ngước mặt về phía Tước Mẫu 
VƯƠng. 


*“A... à..., chuyện này... chậc chậc, các vị thấy cái tai nàu của ta tệ chưa, già rồi mà, già rồi! ” 
Tước Mẫu vương cười gượng gạo nói: “Chuyện là thế này, các vị khách tôn quú, xin các vị nghe 
ta nói đã... ” 


Đúng lúc này, một tên lính chạy vào thông báo có Quách Nhật Niệm Thanh xin gặp. Tước Mẫu 
vương giận dữ quát: “Y không biết ta đang dùng cơm với các vị khách tôn quú hả? Lúc này thì có 
chuyện gì chứ? ” 


Tên lính vội nhỏ giọng đáp: “Việc liên quan đến đoàn sứ giả.” 


“ÔI! ” Tước Mẫu vương đứng lên nói: “Cho y vào đâu.” 


Trang 1.903/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh rảo chân bước nhanh vào, ghé miệng sát tai Tước Mẫu vương thì thầm 
mấy câu gì đó, đoạn liếc mắt sang phía bọn Trác Mộc Cường Ba. Tước Mẫu vương hơi nhíu 
mày, cũng len lén nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt lộ vẻ bất an, làm cả bọn đều 
không khỏi ngấm ngầm hoang mang. Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Nhưng, đoàn sứ giả kia thì 
liên quan gì đến họ đâu chứ? 


Quả nhiên, Tước Mẫu vương nghe Quách Nhật Niệm Thanh thầm thì một hồi, liền bất an đan 
hai tau vào nhau, nhăn nhó nói: “Các vị khách tôn quý, ta, ta thực không biết nên nói thế nào 
nữa. Đoàn sứ giả ta phái đi Yaca vừa mới trở về, họ mang theo một tin tức... ừm, Đại Địch ô 
mới của họ đã đồng ý trị bệnh cho con gái ta, nhưng mà, điều kiện của ông ta, chính là... Tằm 
Diên! ” 


“Hải ” “Cái gì? ” Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc nhảy dựng lên. “Lẽ nào các 
người muốn trở mặt? ” “Thế này là thế nào? ” Cả hai đồng thời tức giận chất vấn. 


Quách Nhật Niệm Thanh vội dùng giọng điệu độc đáo chỉ riêng mình mới có khuyên can: 
“Các vị khách tôn quớ, xin bớt giận, bớt giận. Tin tức này, chúng ta cũng vừa mới nhận được 
thôi mà.” 


Tước Mẫu vương xòe hai tay ra, làm bộ bất lực nói: “Các vị khách tôn quú, đây cũng là chuyện 
vạn bất đắc dĩ, các vị thấy đó, việc nàu...” 


Công chúa Lạp Mẫu biết sự việc có liên quan đến mình, cũng chỉ biết im lặng, Tước Mẫu vương 
liền sai cung nữ đưa cô trở về. 


Đội trưởng Hồ Dương thầm nhủ: “Lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Lẽ nào đây chỉ là một vở 
kịch được sắp sẵn từ trước? Không giống lắm...” 


“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ! Chúng tôi không đến, chẳng ai cần đến cái thứ Tằm 
Diên gì đó cả, chúng tôi vừa xuất hiện, ai ai cũng muốn tranh muốn cướp là saol ” Nhạc Dương 
không nhịn nổi, nói trắng ra. Nói ra xong, anh mới thấu pháp sư Á La đang trừng mắt lên nhìn 
mình. 


Quả nhiên, sắc mặt Tước Mẫu vương và Quách Nhật Niệm Thanh đều không được dễ coi cho 
lắm. Một lúc sau, Quách Nhật Niệm Thanh mới phản ứng, giọng nói nam không ra nam, nữ 
chẳng ra nữ ấu du dương cất lên: “Ôi chao ôi, các vị khách tôn quú, các vị hiểu lầm rồi. Sự thực 
là, Tằm Diên có thể trị được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, người ở hai vương quốc chúng ta ai mà 
chẳng biết, cũng có ai không muốn sở hữu nó đâu chứ? Chỉ là đám người Yaca ấu không có cơ 
hội mà thôi. Vị Đại Địch ô mới kia hiển nhiên cũng biết đó là đồ tốt, cũng biết đại vương của 
chúng ta cực kỳ yêu thương công chúa, vì vậy đòi hỏi chúng ta thứ ấy cũng là chuyện hết sức 
bình thường thôi. ” 


“Nhưng... chúng tôi đến trước mà...” 
“Nhưng các vị cũng không thể khiến công chúa hoàn toàn bình phục mài ” 
“Ông... các người...” Hai bên bắt đầu rơi cục diện bế tắc. 


Đường Mẫn khẽ nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trác Mộc 
Cường Ba mỉm cười an ủi cô: “Số phận thích trêu cợt con người, chúng ta cứ coi như chưa từng 


Trang 1.904/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xảy ra chuyện này là được rồi.” 
Ba Tang lẳng lặng hỏi: “Giết sạch bọn chúng, cướp đồ về? ” 
Trác Mộc Cường Ba vội lắc đầu. 


*Vị Đại Địch ô của Yaca kia có dám đảm bảo sẽ chữa được mắt cho công chúa không? Chắc là 
không chứ, thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt công chúa bao giờ cơ mà.” Đội trưởng Hồ Dương 
gãi đúng vào chỗ ngứa, chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đẻ. 


“Phải đó, nếu ông ta chỉ muốn gạt lấy Tằm Diên của các vị thì sao? ” Nhạc Dương vội vàng hùa 
theo. 


Tước Mẫu vương xoa xoa lên những nếp nhăn trên trán: “Việc này, cũng chẳng còn cách nào 
khác. Vì đứa con gái này, ta đành phải thử thôi, chỉ cần còn một tia hụ vọng, ta chẳng tiếc bất 
cứ bảo vật nào cả.” Những lời nàu nghe như chém đinh chặt sắt, tựa hồ vị Tước Mẫu vương lúc 
nãy vẫn còn lắp ba lắp bắp khi nhắc đến Tằm Diên đã hoàn toàn biến thành một con người 
khác rồi vậu. 


Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cũng nói: “Vì vị Đại Địch ô đó bị thương nặng ở chân, 
không thể đi lại được, nên chúng ta phải đưa công chúa tới đó trước, sau đó cùng họ thành lập 
minh ước thần thánh, trước khi Đại Địch ô của họ chữa khỏi bệnh cho công chúa, thì không thể 
nào có được Tằm Diên.” 


Trương Lập “hừ” khẽ một tiếng, thầm nhủ, minh ước thần thánh cái quái gì chứ, nếu Yaca có 
đủ thực lực quân sự, minh ước gì cũng chẳng có tác dụng. Nếu người Yaca mang công chúa ra 
uụ hiếp các người, ông có dám không lấy Tằm Diên ra đổi người hau không? 


Lúc nàu, pháp sư Á La chợt lên tiếng hỏi: “Vị Đại Địch ô mới của vương quốc Yaca đó tên là gì? 


Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu nói: “Ứm, chuyện này thì không rõ lắm, người Yaca đều gọi 
ông ta là Qua Ba Đại Địch ô, vì nghe nói ông ta từ tầng bình đài thứ ba xuống đây.” 


Điều kiện của Tước Mẫu vương 


Pháp sư Á La lại hỏi tiếp: “Các vị có biết tân nhiệm Đại Địch ô đến Yaca vào khoảng thời gian 
nào không? Tương đối chính xác một chút.” 


Quách Nhật Niệm Thanh chau mày nói: “Chúng ta cũng chỉ nghe nói, vị Qua Ba Đại Địch ô ấu 
đến vương trướng của Yaca khoảng một tháng trước, hiện giờ họ đang đóng trại ở Nhật Mã Ca 
Tùng. Trước đấy, hình như là ở Á Nhật, dân du mục đã phát hiện ra ông ta, khi đó, vị Đại Địch 
ô ấy bị thương rất nặng, ông ta tự xưng là người từ tầng bình đài thứ ba xuống.” 


Pháp sư Á La trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tước Mẫu vương tỏ vẻ quan tâm, cất 
tiếng giải thích: “Không phải ta không muốn dùng Tằm Diên để cứu tính mạng Trác Mộc Cường 
Ba, chỉ là thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậu, bản vương... ài...” Ông ta 
thở hắt ra một tiếng não nề. 


Con mắt duy nhất của Quách Nhật Niệm Thanh đảo quanh một vòng, chợt cất giọng chua loét 
nói: “Tầm Diên chỉ có một chút vậy thôi, muốn chia ra chắc chắn là không đủ dùng, trừ phi...” 


Trang 1.905/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Trừ phi thế nào? ” 


“Trừ phi các vị tự đi gặp Qua Ba Đại Địch ô thương lượng, thử coi ông ta có chịu nhường hay 
không.” Quách Nhật Niệm Thanh cố gắng giấu nụ cười đang thấp thoáng ẩn hiện trên khóe 
môi. 


“Thật là rắm chó! Chúng tôi làm sao đi thương lượng với Đại Địch ô của vương quốc Yaca được? 
” đội trưởng Hồ Dương tức tối quát lên. 


Lúc nàu, pháp sư Á La đã đứng lên, khom mình nói: “Đại vương tôn quý, nếu như, chúng tôi có 
thể mời và thuyết phục vị tân nhiệm Đại Địch ô kia từ Yaca tới đâu, không hiểu ngài có đồng ú 
dùng Tằm Diên trị bệnh cho người đứng đầu của chúng tôi không? ” 


“Hả? ” Tước Mẫu vương kinh ngạc bước lại gần pháp sư, tựa hồ không dám tin pháp sư Á La lại 
dám chấp nhận đề nghị của Quách Nhật Niệm Thanh. Ông ta kích đột lắp bắp: “Ngài... ngài... 
nói là, có thể mời Qua Ba Đại Địch ô tới đâu, mời tới đâu ư? ” Tước Mẫu vương đương nhiên 
cũng không uên tâm để con gái mình đi Yaca, sau chiến tranh, quan hệ hai nước vốn đã chẳng 
tốt đẹp gì. Nhưng nếu có thể mời vị Đại Địch ô kia tới đâu, vậu thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. 


Những người khác cũng đều kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn pháp sư Á La, rất hiển nhiên, đó 
chỉ là một câu nói châm biếm bọn họ của Quách Nhật Niệm Thanh, lẽ nào pháp sư Á La lại coi 
là thật? Nụ cười âm hiểm trên gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh cũng đã biến mất, thay vào 
đó là vẻ ngờ vực khó hiểu. 


“Đúng vậu, chúng tôi sẵn sàng thử một phen.” Pháp sư Á La bình tĩnh nói: “Chỉ không biết, đại 
vương có vui lòng thành lập minh ước thần thánh hay không? ” 


“Pháp... pháp sư? ” “Pháp sư Á La? ” 


Tước Mẫu vương cũng ngây người ra, không dám tin vào tai mình nữa, ông ta nhìn pháp sư Á 
La một hồi thật lâu mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Được, nếu các vị thực sự có thể mời 
Đại Địch ô của Yaca tới đây thăm bệnh cho công chúa của bản vương, mà vị Qua Ba Đại Địch ô 
đó lại không đòi Tằm Diên làm thù lao, vậy thì số Tằm Diên đó đương nhiên sẽ được dùng để trị 
bệnh cho Trác Mộc Cường Ba. Bản vương sẵn lòng lập minh ước thần thánh với các vị! ” Nói 
đoạn, ông ta vươn một cánh tay ra. Pháp sư Á La cũng đưa tau ra. 


Đúng lúc đó, Quách Nhật Niệm Thanh chợt cất giọng the thé rít lên: “Gượm đã.” Y bước tới 
đứng giữa Tước Mẫu vương và pháp sư Á La, thì thầm vài câu bên tai Tước Mẫu vương. Sắc mặt 
vị quốc vương già nua biến đổi mấy lượt, chốc chốc lại gật qù ra vẻ hiểu ú, sau đó liền ngắng đầu 
lên hỏi pháp sư Á La: “Các vị là người ngoài đến đâu, sao ta có thể tin các vị sẽ tuân thủ minh 
ước thần thánh chứ? Nếu vị Đại Địch ô của Yaca kia có cách nào khác trị bệnh cho Trác Mộc 
Cường Ba thì sao? Nếu các vị không mời được Qua Ba Đại Địch ô, ngược lại còn đắc tội với ông 
ấu, khiến ông ấu không đồng ý thăm bệnh cho con gái ta nữa thì sao? ? Ừm... những vếu tố 
chưa xác định quá nhiều, bản vương không thể dễ dàng tin các vị như vậu được.” 


Gặp phải biến cố quá bất ngờ, pháp sư Á La không ngờ cũng hơi mất kiểm soát, ít nhất là trong 
mắt ông cũng thoáng lộ ra sát khí xưa nay chưa từng có bao giờ. Quách Nhật Niệm Thanh đột 
nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, pháp sư 
Á La đã khắc chế được bản thân, chỉ chậm rãi hỏi: “Vậy thì, chúng ta phải làm sao mới khiến 


Trang 1.906/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngài tin tưởng đây? ” 


Tước Mẫu vương không trả lời, mà chỉ liếc sang phía Quách Nhật Niệm Thanh. Quách Nhật 
Niệm Thanh lại lấy tay che miệng thì thầm vào tai vị quốc vương kia một hồi. Cuối cùng, Tước 
Mẫu vương gật đầu nói: “ỨỪm, chúng ta có thể thành lập minh ước thản thánh, nhưng các vị 
không thể đi hết, mà phải để lại con tin, đồng thời đưa Qua Ba Đại Địch ô về đây trong thời 
gian hạn định. Bằng không, con tin của các vị sẽ trở thành cống phẩm tạ tội bất kính với trời, 
các vị thấu sao? ” 


“Điều kiện như vậy hình như quá hà khắc thì phải! Nếu thời gian hạn định của các vị ngắn quá 
thì sao? Nếu Đại Địch ô thực sự có lú do không thể rời khỏi Yaca thì sao? Như vậy cũng coi là 
chúng tôi đã làm trái minh ước ư? ” Lữ Cánh Nam không chút khoan nhượng chỉ trích. 


“Vấn đề nàv...” Tước Mẫu vương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Các vị cứ yên tâm, thời gian bản 
vương đưa ra nhất định sẽ hợp tình hợp lú. Nếu Qua Ba Đại Địch ô thực sự không thể rời khỏi 
Vaca... m, nếu thực sự không thể, như vậu đi, chỉ cần các vị trở về trong thời gian hạn định, 
đồng thời mang theo tín vật hoặc nhân chứng chứng tỏ Qua Ba Đại Địch ô không thể tới đâu, 
thì cũng coi như không làm trái minh ước, vậy được không? ” 


Thấy Tước Mẫu vương đã chịu nhượng bộ, Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, rồi quay sang nhìn 
pháp sư A La. 


Nhạc Dương và Trương Lập cũng tranh nhau hỏi pháp sư: “Pháp sư à, vậy có được không thế? 
Có phải hơi mạo hiểm quá không? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết cái Nhật Mã... Ca Tùng 
kia ở chỗ nào cơ mà? ” 


“Phải đấy phải đấy, hơn nữa điều kiện của con rùa già này rõ ràng là rất bất lợi cho chúng ta. 
Nếu chúng ta không thể trở về đúng hạn, lão sẽ khai đao với con tin đấu! ” 


“Tôi không đồng Ú.” 


Pháp sư Á La nghe tiếng mà giật mình, ngạc nhiên nhìn Trác Mộc Cường Ba, chỉ nghe gã kiên 
quyết nói: “Tôi không thể để bất cứ ai ở lại đâu làm con tin. Sống chết có số, tôi không muốn 
gượng ép. Thử hỏi, tôi làm sao có thể dùng tính mạng của bất cứ ai trong nhóm để mạo hiểm 
được chứ? 7” 


Pháp sư Á La điểm đạm nói: “Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ngoài ra không còn 
cách nào khác nữa. Nếu tôi nói, tôi chắc chắn đến chín mươi phần trăm là chúng ta làm được, 
thì cậu cũng không muốn đánh cược một phen sao? ” 


Nhạc Dương ngạc nhiên thốt: “Hả? Chín mươi phần trăm? Pháp sư Á La, ông...” 


Đường Mẫn chợt bảo Trác Mộc Cường Ba: “Anh Cường Ba, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của 
chúng ta rồi, đã đến lúc này, sao anh có thể bỏ cuộc chứ? Nếu như... nếu như anh thực sự... vậu 
em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao đây! ” Cô thút thít khóc nấc lên. Trác Mộc 
Cường Ba vuốt ve mái tóc Đường Mẫn, chợt thấy tim mình nhói đau. 


Pháp sư Á La nói: “Làm gì có người nào không trân trọng tính mạng của mình chứ? Có tính 
mạng nào không phải của phụ mẫu, của trời đất ban cho đâu? Quyết định như vậy phải chăng là 
hơi quá lỗ mãng? Đừng để vẻ bể ngoài của sự vật lường gạt, cũng đừng đưa ra phán đoán vì 


Trang 1.907/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xung động nhất thời, đối với một tập thể, ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất.” 


Trương Lập nói: “Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vất vả đi xa như vậy, một trong những 
mục đích chẳng phải chính là trị bệnh cho anh sao? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đánh cược một 
phen.” 


Nhạc Dương gật đầu tán thành: “Nếu pháp sư đã chắc đến chín mươi phần trăm, tôi cũng đồng 
Ú. k2 
Lữ Cánh Nam nói: “Chúng ta nên thử xem sao. ” 


Mẫn Mẫn ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn Trác Mộc Cường Ba. Ba Tang cũng nói: “Nếu không 
phải vì anh, tôi cũng chẳng cần đến nơi này làm gì.” 


Lòng Trác Mộc Cường Ba ngốn ngang trăm mối tơ vò, nhìn những người đồng đội bên cạnh 
mình, lại nhớ đến những người đã bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận, gã chợt thấy mình thật tội 
lỗi. Có thể nói, tất cả bọn họ đều chết vì bản thân gã. Những lời hứa trước lúc lên đường ấy, 
không ngờ gã lại chẳng thể nào thực hiện! 


Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng, nói với Trác Mộc Cường Ba: “Mọi người ởi đi, tôi 
ở lại đây! ” 


Trác Mộc Cường Ba giật nảy mình, thất thanh thốt lên: “Đội trưởng Hồ Dương! ” 


Đội trưởng Hồ Dương bật cười nói: “Không cần phải khoa trương thế đâu, cứ làm như sinh lụ tử 
biệt không bằng, chẳng qua chỉ là tách ra vài ba ngày thôi. Chân tôi bị thương, vừa khéo cần 
mấy ngày nghỉ ngơi cho lại sức, tranh thủ lười một chút, ha ha...” 


Trác Mộc Cường Ba lặng im đứng trước mặt đội trưởng Hồ Dương, không biết nên nói gì cho 
phải. Hồ Dương vỗ nhẹ lên vai gã, mỉm cười nói: “Đừng quên, cậu đã hứa là sẽ dẫn mọi người 
đến nơi đó, và còn đưa tất cả an toàn trở về nữa. Nếu cậu ngã xuống thì làm sao hoàn thành 
được lời hứa ấu chứ? Giáo sư Phương Tân chỉ có một học sinh tốt như cậu, chẳng may cậu có 
mệnh hệ gì ở đâu, lúc trở về ông ấy lại chẳng tìm tôi liều mạng ấu chứ? ” 


“Nhưng anh...” 

“Yên tâm ởi, cậu quên à, mạng tôi lớn lắm, tôi là Hồ Dương cơ mà, ha ha hai ” 

Trác Mộc Cường Ba đảo ánh mắt nhìn lại một lượt gương mặt của mọi người, cảnh tượng ấy như 
đưa gã trở lại lúc đang nằm trong phòng bệnh, từng nét mặt cố chấp mà vẫn tươi cười, thân 
thuộc đến độ khiến trái tim gã phải run lên. Mỗi câu nói của mọi người lúc ấy, đến giờ gã vẫn 
còn nhớ rõ như in. 

“Cường Ba thiếu gia, anh từng nói, chưa bao giờ anh bỏ cuộc cả. Trong thời khắc nguy hiểm 
nhất, anh đã không bỏ tôi, đồng thời khiến tôi tin tưởng rằng, anh sẽ không bỏ rơi bất cứ một 
người nào. Vì vậu, xin anh, đừng bỏ rơi chính mình nhé! ” 

“Cường Ba thiếu gia, anh lúc nào cũng giúp chúng tôi mang gánh nặng. Nhưng đừng quên 


chúng ta là một nhóm: khó khăn lớn đến mấy, nếu anh không gánh nổi, chúng ta sẽ cùng gánh 
vác. ` 


Trang 1.908/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Hai mắt gã mờ ởi, giữa hình bóng bạn bè, một hình ảnh rõ nét hiện lên. Một đôi mắt to tròn 
biết nói, gương mặt thanh tú không chút tì vết, nụ cười dịu dàng, giọng nói sao mà thành khẩn: 
“Anh ơi, đừng bỏ cuộc nhé! ” 


“Được, anh hứa, anh sẽ không bỏ cuộc... ” 


“Tốt quá! Cường Ba thiếu gia đồng ú rồi! ” Nhạc Dương reo lên, làm Trác Mộc Cường Ba giật 
mình sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.. 


Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc lẩm bẩm: “Tôi, tôi đã nói gì vậy? ” 


Nhạc Dương nói: “Cường Ba thiếu gia, anh vừa hứa với chúng tôi, bảo là sẽ không bỏ cuộc, lẽ 
nào anh không ú thức được? ” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn Mẫn Mẫn, gương mặt rạng rỡ vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt ấu 
tựa đóa hoa lê sau cơn mưa. Gã thầm nói với một người con gái khác trong lòng: “Cám ơn em, 
em gái. ` 


Pháp sư Á La kết luận: “Vậy thì, cứ quyết định thế đi.” Nói đoạn, ông quay sang bảo Tước Mẫu 
vương: “Chúng tôi đồng ý điều kiện của ngài, hãy lập minh ước đi.” 


Tước Mẫu vương liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái, rồi do dự chìa ta ra. Pháp sư Á La 
nắm lấu cổ tau Trác Mộc Cường Ba, để gã đập tay lập lời thể với Tước Mẫu vương. 


Sau khi thể hẹn, Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh mới cất giọng âm hiểm hỏi: “Các vị, 
để lại ai làm con tin vậy? ” 


Đội trưởng Hồ Dương ưỡn ngực bước ra nói: “Tôi sẽ ở lại làm con tin của các người.” 


À1 


Quách Nhật Niệm Thanh khẽ chau mày, lại thấp giọng “xì xà xì xồ” một chập bên tai Tước Mẫu 
vương. Vị quốc vương già gật gật đầu, sau đó nói: “Vậu không được, một người không được.” 


“Cái gì? Các người đừng có được voi đòi tiên đấy nhé! ” 
Tước Mẫu vương chìa hai ngón tay ra, nói: “Ít nhất phải để lại hai người làm con tin.” 


Con mắt độc nhất của Quách Nhật Niệm Thanh nhìn chằm chằm vào Đường Mẫn không chớp. 
Mẫn Mẫn thẳm giật thót mình, lập tức hiểu ra, bọn họ cần một người có vị trí quan trọng trong 
lòng Trác Mộc Cường Ba, một người khiến Trác Mộc Cường Ba nhất định phải quay lại. Với sự 
tỉnh minh của Quách Nhật Niệm Thanh, những người khác đều chưa đủ sức nặng, rõ ràng là ụ 
muốn cô ở lại. Lúc Nhạc Dương và Trương Lập còn đang cãi vã ầm ï, Đường Mẫn lấy hết can 
đảm ra nói: “Em cũng ở lại.” 


“Mẫn Mẫn, ” Trác Mộc Cường Ba chộp lấu hai vai cô lay mạnh, “em nói gì vậy? ' 


Đường Mẫn nhoẻn miệng cười điểm đạm: “Em cũng ở lại.” Bàn tay cô khẽ lướt qua mái tóc 
Trác Mộc Cường Ba, dịu dàng nói: “Vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương vẫn chưa khỏi 
hẳn, anh ấy cần người chăm sóc, vả lại tiếng Tạng cổ của anh ấy cũng không được tốt cho lắm. 
Hơn nữa, nếu em ở lại, anh sẽ có thể quay trở về sớm hơn, có phải không? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, vừa khéo trông thấy nụ cười lạnh lẽo nở trên môi 
Quách Nhật Niệm Thanh. Gã liền hiểu ra ngay tức thì, giữ Mẫn Mẫn lại để kiểm chế mình, đó 


Trang 1.909/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mới là ú đồ thực sự của tên Quách Nhật Niệm Thanh kia. Y hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ, vì 
vậu, có đổi lại người nào khác, chắc chắn y cũng không chấp nhận. Hơn thế, Mẫn Mẫn nói 
không sai, nếu cô ở lại chăm sóc đội trưởng Hồ Dương, tốc độ của họ sẽ tăng lên đáng kể. Tuụ 
rằng, Mẫn Mẫn chưa lần nào rớt khỏi đội ngũ, nhưng dù sao thì thể lực của cô cũng là người 
kém nhất trong cả nhóm. 


Chỉ là Trác Mộc Cường Ba không thể ngờ, lần nàu Mẫn Mẫn lại chủ động đưa ra để nghị đó. 
Trước đây, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có. Xem ra, Mẫn Mẫn đã không còn là cô bé 
con mới xa gã ba bốn ngày đã buồn đến mức khóc sưng cả mắt lên nữa rồi. Giờ đây, cô đã 
trưởng thành, trở thành một người đàn bà hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. 


Gã ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt to, sáng long lanh ấu, tựa hồ như nghe thấy tiếng 
em gái đang cổ vũ mình: “Anh trai, anh phải cố lên nhé! ” Hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm 
tình dạt dào vô hạn. 


Trương Lập nhìn xoáy vào mặt Tước Mẫu vương, lạnh lùng hỏi: “Như vậy đã hài lòng chưa? ” 


Tước Mẫu vương ngoẹo đầu nhìn Quách Nhật Niệm Thanh. Tên lùn trọc đầu ấy không ngờ lại 
tiếp tục áp miệng vào tai Tước Mẫu vương xầm xà xẩm xì một hồi lâu. Tước Mẫu vương vừa 
nghe vừa gật đầu lia lịa như con gà say rượu. Ba Tang nắm chặt bàn tay, phát ra những tiếng 
răng rắc, nếu có vũ khí bên mình, e rằng anh ta đã nổ súng từ lâu rồi. 


Quách Nhật Niệm Thanh nói xong, lại lùi sang một bên, như thể chuyện này chẳng hề liên can 
gì đến y vậy. Tước Mẫu vương hắng giọng một cái, rồi nói: “Còn một việc nữa, vì đoàn sứ giả 
của chúng ta đã đàm phán với Qua Ba Đại Địch ô rồi, nếu giờ lại đi nữa, thì sẽ phải cho họ một 
lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra, nếu chỉ phái một tên tùy tùng chỉ đường cho các vị, thì lại tỏ 
ra không được tôn trọng vương quốc Yaca cho lắm. Vì vậy, lần này, người của chúng ta sẽ 
không đi theo các vị. ” 


“Ông nói cái gì? Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết đường, làm sao mà đi được chứ? ” Nhạc 
Dương vừa nghe, đã cao giọng làm ầm lên. 


Tước Mẫu vương hờ hững nói: “Bản vương chỉ nói người Tước Mẫu chúng ta không theo các vị 
đi, chứ đâu có nói không chỉ đường. Sẽ có một người thông thuộc hoàn cảnh và địa hình ở Yaca 
chỉ dẫn cho các vị đến cầu kiến Qua Ba Đại Địch ô, y chính là Giang Dũng Trát Lỗ từng ở chung 
nhà lao với các vị. Y đã bị nhốt ở đó ba năm rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì, bản vương sẽ đặc xá, 
cho y trở về cố thổ. Vì vậu, sự kiện lần này sẽ là việc cá nhân giữa các vị với Qua Ba Đại Địch ô, 
không hề liên quan đến quan hệ của hai vương quốc Yaca và Langbu, các vị có hiểu không? ” 


Nhạc Dương cười gằn nói: “Thì ra là vậy, tiện quá nhỉ.” 
Pháp sư Á La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba: “Có thể chấp nhận.” 


Tước Mẫu vương lại quay qua nhìn Quách Nhật Niệm Thanh, chỉ thấy y khẽ gật đầu. Bấy giò, 
Tước Mẫu vương mới nói bằng giọng của kẻ chiến thắng: “Tốt rồi, vậy cứ theo thỏa thuận đó 
mà làm. Đoàn sứ giả của bản vương phái đi, từ lúc xuất phát đến khi trở về, trước sau tốn mất ba 
ngày thời gian, vì các vị còn phải đi thuyết phục Qua Ba Đại Địch ô, bản vương cho thêm một 
ngày nữa, vậy chắc cũng đủ dùng rồi. Còn về con tin, hai vị đây là được rồi, con gái bản vương, 
còn phải nhờ cô nương chăm sóc nhiều nữa.” 


Trang 1.910/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trở về phòng nghỉ, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn hết sức bất bình. Nhạc Dương tức tối nói: 
“Chuyện đang tốt đẹp, bị hắn nói cho mấy câu liền thành ra như vậy, tức chết đi được! Cả cái 
lão Tước Mẫu vương kia nữa, trở mặt như trở bàn ta vậu, mà còn chẳng có chủ ý, làm đại 
vương cái nỗi gì chứ! ” 


Địch ô An Cát Mẫu đành lên tiếng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, Quách Nhật Niệm Thanh đại 
nhân là thần bảo vệ của vương quốc Langbu chúng tôi, không thể chỉ vì ông ấu dùng kế bắt các 
vị, giam giữ mấy ngày mà các vị đã coi ông ta là một tên tiểu nhân gian trá bỉ ổi được.” 


“Không, ” đội trưởng Hồ Dương nói: “Tên Quách Nhật Niệm Thanh không hề đơn giản. Tuy 
nhìn bề ngoài mỗi lần vạch mưu tính kế của y đều vì lợi ích của Tước Mẫu vương, nhưng tôi luôn 
cảm thấy ụ có tâm địa khác. Ít nhất là khiến tôi có cảm giác, mọi điều y làm đều là cố ý nhằm 
vào chúng ta cả.” 


“Nhưng chẳng có lý do gì cả! Chúng ta đã chứng minh mình không phải đồng bọn của những kẻ 
đã khiến Đại Địch ô Thứ Kiệt bị thương rồi, hơn nữa cũng không có thù cũ hận mới gì với tên 
Quách Nhật Niệm Thanh, y cũng không thể nào vừa nhìn thấy chúng ta đã ghét mặt rồi đúng 
không? Lẽ nào, vì lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã cười nhạo thể hình của ụ, nên y ôm hận 
trong lòng? Không thể nào chứ, hôm đó chúng ta cũng có cố ý giễu cợt gì đâu! ” Vừa nhắc 
đến vấn đề và những gì khó hiểu, Nhạc Dương liền bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. 


Địch ô An Cát Mẫu cười nói: “Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân không như các vị tưởng tượng 
đâu. Ông ấy giỏi dùng mưu lược, bách chiến bách thắng. Có thể đạt được hiệp nghị với vương 
quốc Yaca, mang lại hòa bình ngàu hôm nay, công lao của ông ấy là lớn nhất. Khí độ và lòng dạ 
của Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân không thể nào lại hẹp hòi như vậy được.” 


Trương Lập không phục nói: “Vậy tại sao cứ nhằm vào chúng ta vậy? Lại còn suốt ngàu gâu 
chuyện rắc rối cho chúng ta nữa.” 


“Cũng không thể nói là nhằm vào các vị! ” Địch ô An Cát Mẫu nói: “Đúng như đội trưởng Hồ 
Dương vừa mới nói, mọi điều Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân làm đều là vì lợi ích của Tước 
Mẫu. Ông ấu mới biết các vị được vài ba ngày, chưa hiểu gì về nhau, nhưng vũ khí của các vị lại 
khiến ông ấu không thể không cảnh giác. Nếu như các vị muốn giúp đỡ Yaca, vậy chẳng phải sẽ 
trở thành uy hiếp cực lớn cho vương quốc Langbu chúng tôi hay sao? ” 


Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Nhạc Dương cùng lúc hiểu ra, cả mấy người họ đều không nghĩ 
đến mặt này, tuy họ chỉ có các loại vũ khí thông thường, nhưng đúng như Ba Tang nói, chỉ cần 
đủ đạn dược, giết sạch người ở đâu cũng không phải là chuyện bất khả thi. Chẳng qua họ chưa 
hề nghĩ đến việc nàu mà thôi. Nhưng cứ hễ nghĩ đến tướng mạo và giọng điệu của Quách Nhật 
Niệm Thanh, là lại càng thấy ụ đáng ghétl 


Đi sứ Yaca 


Lữ Cánh Nam nói: “Không thể xem thường gã Quách Nhật Niệm Thanh này được, v là người 
rất am hiểu tâm lý học. Khi chúng ta đàm phán với Tước Mẫu vương, y vẫn luôn quan sát nét 
mặt và động tác của từng người một trong chúng ta. Kỳ thực, y rất giống một người bán hàng 
rong bên vỉa hè, nếu chúng ta càng tỏ ra cần món hàng đó, giá ụ đặt ra sẽ càng cao. Qua lại với 
hạng người này cần phải vô cùng cẩn thận, sẽ rất khó lòng mà chiếm được lợi ích từ y, nhưng lại 
rất dễ rơi vào bẫy. Thậm chí, ụ còn có thể dựa vào vẻ mặt và động tác của chúng ta, để phân 


Trang 1.911/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tích ra tính cách, thói quen và nhược điểm của từng người nữa đó.” 


Nhạc Dương ngần ngừ: “Nói vậy là, tôi và Trương Lập càng lớn tiếng, ngược lại càng lộ ra 
nhược điểm rồi? ” Lữ Cánh Nam chỉ hờ hững mỉm cười. Nhạc Dương lấu làm hồ thẹn liếc mắt 
sang nhìn Trương Lập. 


Ba Tang cất giọng khan khan nói: “Dù hắn có nhiều trò đến mấy, chỉ cần một viên đạn là cũng 
giải quyết xong xuôi. ” 


Pháp sư Á La chậm rãi nói: “Thực ra, từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn luôn coi thường vị Quách 
Nhật Niệm Thanh đại nhân này, vì vậy nên mới mấy lần bị y cho rơi vào thế yếu mà chẳng biết 
kêu ai. Mỗi lần xuất kích, đều có thể đánh đúng vào chỗ yếu nhất của chúng ta, làm cho chúng 
ta không thể không phòng bị, đồng thời cũng có cảm giác không sao chống đỡ nổi. Nếu chúng 
ta có thể đứng ở lập trường của Quách Nhật Niệm Thanh suy tính vấn đề sớm hơn một chút, có 
lẽ sẽ không thành ra cục diện như ngày hôm nay rồi. Quách Nhật Niệm Thanh, Quách Nhật 
Niệm Thanh, bản thân đó đã là một cái tên đáng sợ rồi, chỉ tiếc là chúng ta chỉ được nếm mùi 
âm mưu thủ đoạn của y, chứ chưa được thấy kiến thức và phong thái đại tướng của con người 
ấu. 


Nhạc Dương chợt hỏi: “À, phải rồi, pháp sư, minh ước thân thánh là như thế nào vậy? Chỉ vỗ 
tay một cái vậy là xong rồi à? ” 


Pháp sư Á La lắc đâu đáp: “Đó chỉ là nghi lễ khởi đầu, giống như nghỉ thức đính hôn vậu, ngàu 
mai mới chính thức kết minh ước, lập đàn làm lễ, dâng tế phẩm, bẩm báo với trời cao lời thể mà 
hai bên đã ước định. Một khi đã bẩm báo với chư thần trên trời, thì cũng như người ngày nay đã 
kú hợp đồng rồi vậu, kẻ nào vi phạm, sau khi chết linh hồn sẽ bị đàu xuống địa ngục, mãi mãi 
chịu giàu vò khổ sở.” 


“AI Vậy thì cái minh ước này chẳng phải rất hàm hồ hay sao? ” Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi. 


Pháp sư Á La cười, điểm đạm nói: “Đây là cách làm thời cổ. Có thể nói, đối với những người tôn 
thờ thần thánh, minh ước này còn hữu hiệu hơn sự ước thúc của pháp luật nhiều.” 


Ngày hôm sau, họ được đám vệ binh dẫn đến đàn tế của thành Tước Mẫu. Trác Mộc Cường Ba 
thoáng ngần người trong giây lát, đàn tế này thực sự quá giống với một đàn tế trong ký ức của 
gã. Vô số tảng đá lớn được sắp xếp thành những hình tròn đồng tâm, chính giữa đàn tế là đài 
cao ba tầng hình tròn giống như Thiên Đàn ở Bắc Kinh, chỉ là bệ đá ở chính giữa đàn tế được 
thay bằng một trụ đá cao ngất. Giờ đâu, xung quanh trụ đá đã bàu kín các cống phẩm dùng để tế 
lễ, Đại Địch ô Thứ Kiệt cũng chống gậy bận rộn sắp xếp mọi việc trên đàn tế. Tước Mẫu vương 
đã đợi sẵn bên trên, những người khác thì đứng trong vòng tròn đồng tâm phía dưới. 


Quách Nhật Niệm Thanh cũng dẫn theo một nhóm người sắp xếp công việc dưới đàn tế, bận tới 
bận lui, thấu bọn Trác Mộc Cường Ba đi tới, y liền dặn dò thủ hạ mấy câu, rồi bước lại đón tiếp. 
Quách Nhật Niệm Thanh ngước mắt lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: “Các vị đã quyết định 
chưa? Nếu giờ muốn hối hận thì vẫn còn kịp đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Nhật Niệm Thanh, chợt thấu thấp thoáng 
bóng dáng của Đa Cát. Là đối thủ, Quách Nhật Niệm Thanh là loại mà gã ghét nhất; là bạn bè, 
Đa Cát Điệt Bất lại là dạng người mà gã thích quen biết nhất. Cùng là con người, mà sự khác 


Trang 1.912/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biệt lại lớn đến vậy sao? 


Giờ lành đã đến, pháp sư Á La dặn dò vài câu, rồi để Trác Mộc Cường Ba tự mình kú kết minh 
ước thần thánh. Sau đó, Đại Địch ô Thứ Kiệt tiến hành một loạt những nghi thức phức tạp, mời 
đến đủ các vị thần linh trên trời. Trước họa tượng của chư thần, Trác Mộc Cường Ba và Tước 
Mẫu vương cùng lớn tiếng đọc lên ước định, uống một bát rượu lớn, đập vỡ bát kết minh, lấy đại 
đao cắt ra một mảng thịt lớn, những người bên ngoài tế đàn bắt đầu nhảy múa hát ca, coi như 
minh ước đã được thành lập. 


Hôm sau, khi bầu trời Thánh vực bắt đầu ánh lên những tia sáng màu sắc rực rỡ, bọn Trác Mộc 
Cường Ba đứng trên giỏ treo. Đội trưởng Hồ Dương, Mẫn Mẫn và Địch ô An Cát Mẫu đều đứng 
phía bên ngoài, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo một đám quân lính canh chừng bọn họ. 
Những lời cần nói đều đã nói hết từ tối hôm trước, hôm nay, Mẫn Mẫn chỉ kiên cường mỉm cười. 
Kỳ thực, trên gương mặt mỗi người đều gượng nở ra nụ cười khích lệ. Họ đã cùng trải qua biết 
bao hiểm nguy sinh tử, giờ đây trong đội lại có hai người phải tạm thời chia tay, ở lại một nơi xa 
lạ, ngày ngày không biết chuyện gì đang chờ đợi mình phía trước. Vì vậu, họ đều thảm chúc 
phúc cho nhau, hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt giao nhau, lộ ra những cảm xúc phức tạp. Sau đó, 
rong rọc từ từ quau, giỏ treo bắt đầu hạ xuống. Ánh mắt hai nhóm người trước sau vẫn xoắn 
chặt lấy nhau. 


Sau khi giỏ treo hạ xuống được hơn chục mét, Nhạc Dương đột nhiên phát hiện trong mắt 
Quách Nhật Niệm Thanh thoáng lộ sát khí nặng nề. Không thể lầm được, đó là chắc chắn là sát 
khí. Nhạc Dương biết, trên thế gian nàu có thể có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng rất khó có nỗi 
hận vô cớ vô duyên, hơn nữa, còn là nỗi thù hận khắc cốt ghi xương kia nữa. Anh thầm nhủ: 
“Rốt cuộc là chuyện gì vậu? Ánh mắt đó là như thế nào? Trước khi đến Tước Mẫu, chúng ta 
chưa hề gặp mặt tên Quách Nhật Niệm Thanh đó, mà Quách Nhật Niệm Thanh cũng không thể 
nào là đồng bọn của Merkin được, v có lú do gì để thù hận chúng ta đâu? ” 


Cho tới khi bóng bọn Trác Mộc Cường Ba khuất hẳn khỏi tảm nhìn, Quách Nhật Niệm Thanh 
mới gọi một tên thủ hạ đến dặn dò vài câu. Tên thủ hạ nhận lệnh chạy đi, mấy chục phút sau, 
một con chim câu bay vút lên trời cao, hướng về phía thác nước. 


Quách Nhật Niệm Thanh phái một đội hộ vệ đi theo hộ tống bọn Trác Mộc Cường Ba, người 
đứng đầu tên là Nha Châu, chính là một trong các dũng sĩ đã nghênh tiếp bọn họ hôm trước. 
Trên đường, Nha Châu nói với bọn Trác Mộc Cường Ba, không thể trực tiếp băng qua biển Sinh 
Mệnh từ chỗ rìa vách đá được, như vậy sẽ bị những xoáy nước khổng lồ nhấn chìm hết thuyển 
bè, nếu đi gần mép bình đài quá, lại có nguy cơ bị sóng đánh văng xuống tầng bên dưới. Vì vậu, 
họ phải mất một ngày đi vòng qua hồ nước lớn đó, đến một nơi tên là Thác Nhật, ở đó chỉ cần 
nửa ngày là sang được bờ bên kia. Theo như Nha Châu miêu tả, biển Sinh Mệnh hình dáng như 
cái hồ lô, còn Thác Nhật chính là chỗ thắt nút của cái hồ lô đó, nếu Yaca và Langbu muốn động 
binh với nhau, nhất thiết phải vượt biển ở nơi này. Vì vậu Langbu dồn trọng binh về trấn thủ ở 
Thác Nhật, còn Yaca cũng dựng thành Nhật Mã Ca Tùng ở phía bờ bên kia. 


Giang Dũng Trát Lỗ cuối cùng cũng được rời khỏi gian nhà lao tối tăm đã giam cầm anh ta suốt 
ba năm trời, nhưng trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là mừng vui. Nhạc Dương thấy 
anh ta như đang nặng trĩu một bầu tâm sự, bèn hỏi nguyên nhân, có điều Trát Lỗ chỉ ấp a ấp 
úng không trả lời. Thấy đối phương có điều khó nói, Nhạc Dương bèn chuyển sang chuyện 
khác, hỏi chức vụ của Trát Lỗ ở Yaca là gì, bấy giờ Trát Lỗ mới đắc ý trả lời: “Phải biết là, 


Trang 1.913/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những văn sư quốc sự như chúng ta, nhất định phải có tài văn, không chỉ viết chữ đẹp, mà còn 
cần phải biết sáng tác những vân thơ đẹp đẽ. Dù là tướng mạo hình thể, cũng phải trải qua lựa 
chọn nghiêm khắc...” 


Trát Lỗ còn chưa nói dứt, đã nghe Nha Châu ngắt lời: “Thôi đi, mấy tên được gọi là văn thư các 
ngươi, ở Yaca làm quái gì có địa vị. Dân tộc trên lưng ngựa các ngươi chỉ nói chuyện đao ai 
nhanh hơn, thuật cưỡi ngựa của ai giỏi hơn, những người đàn ông uống rượu mạnh, có võ công 
cao cường mới là dũng sĩ được người người tôn trọng. Hạng người chỉ biết trốn trong trướng viết 
sơn ca như ngươi, căn bản chẳng có cô nương nào chịu gả cho. Nếu chẳng có chuyện đi sứ sang 
vương quốc Langbu chúng ta, thì đám người tau chân yếu ớt như các người vốn chẳng có lú do gì 
để mà tồn tại cải ” Nghe những lời cay nghiệt tức tối của Nha Châu, rõ ràng là ụ cực kỳ căm 
ghét kẻ đã làm hại công chúa của mình. 


Trát Lỗ bị Nha Châu mỉa mai cho một chặp, không nói được nên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống 
lúng búng gì mà mình là văn thư được vương thân đề bạt, là người xuất sắc nhất so với những kẻ 
đồng trang lứa, nhưng âm lượng quá nhỏ, rõ ràng là chẳng có lú lẽ gì vặc lại được đối phương. 
Trác Mộc Cường Ba bèn an ủi: “Chớ nên đau lòng, những vần thơ đẹp đẽ của anh sẽ được 
người đời ghi nhớ và lưu truyền, đó lẽ nào lại chẳng phải một sự việc rất vĩ đại hau sao? ” 


Nhạc Dương nghe mà không khỏi giật mình, Nha Châu nói không sai, Yaca là vương quốc theo 
chế độ tù trưởng, do vô số bộ lạc du mục hợp lại mà thành, vậy thì hắn là rất giống với đế chế 
Mông Cổ mà bọn họ đã quá quen thuộc. Bọn họ chỉ sùng bái những dũng sĩ có thể chinh chiến 
trên lưng ngựa, hạng người như Trát Lễ chỉ là loại tiểu tốt bị người ta coi khinh. Nếu đại vương 
của Yaca thực sự coi trọng anh ta, thì cũng đã chẳng để mặc anh ta bị nhốt trong nhà lao ở 
Langbu suốt mấy năm trời như thế. Vậy thì, cần phải cân nhắc lại việc Trát Lỗ khiến công chúa 
Lạp Mẫu bị mù rồi. Một con tốt có thể tùy ú bỏ rơi hoặc tiêu diệt như anh ta, liệu có thể đảm 
nhận trọng trách lớn đến thế không? Vậy thì toàn bộ sự việc liên quan đến công chúa này, sợ 
rằng không đơn giản như họ vẫn hằng tưởng tượng. Tại sao lại làm cho công chúa bị mù? Kẻ 
nào mới là người được lợi nhiều nhất? Những dòng suy nghĩ chuuển động nhanh chóng trong 
đầu Nhạc Dương, chỉ là có một số vấn đề không tiện nói ra trước mặt Nha Châu, anh ngầm ghi 
nhớ lại, định khi nào tới Thác Nhật, lên thuyền xong mới hỏi Trát Lễ. 


Phần giáp ranh với biển Sinh Mệnh là một vùng đảm lầu, bùn đất và nước biển giao hội với nhau 
ở đây. Khác hắn với khu rừng đá trơ trọi kia, nơi này là cả một vùng trời khác, đất đai màu mỡ 
làm câu cối ở nơi này hết sức to lớn rậm rạp, sức sống hừng hực đó như thể muốn bật tung khỏi 
vùng đất bùn, bav vút lên trời cao. Để thích ứng với kết cấu đất yếu, rễ câu ở đây đều rất to 
khỏe, có khi rễ vươn ra từ thân cây, lại có lúc rễ rủ từ trên cành xuống, hệ thống rễ cây phát 
triển chằng chịt đó như vòi bạch tuộc bám chặt lấu đất bùn, làm cho thân cây to lớn có thể tiếp 
tục sinh trưởng. Những cây đước, cây vẹt ở đây cao chừng năm chục mét, tán lá sum suê xòe 
rộng trên diện tích cả trăm mét vuông, rễ cây lại càng chia thành trăm ngàn nhánh nhỏ, một câu 
mà trông đã như rừng, cảnh tượng thiên nhiên hết sức tráng lệ. 


Trong đầm lầu không có đủ dưỡng khí, vì vậu vô số rễ cây đước đã đâm xuống đầm lầy lại ló đầu 
lên như những đọt măng tre, tựa hồ một thân cây mới đang vươn lên, có rễ cây còn cao gần 
bằng nửa thân cây, mở ra vô số lễ hô hấp, tham lam hút oxy trong không khí. 


Kẻ thù của Nhạc Dương 


Trang 1.914/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đi vòng quanh biển Sinh Mệnh hơn nửa ngày, cảnh đẹp trước mắt không ngừng biến đổi, bờ 
biển Sinh Mệnh không có bãi cát, mà toàn là nham thạch rắn. Nhưng nham thạch ở đây khác 
với những nơi khác, phóng mắt nhìn ra xa, bể mặt cả vùng đều được nước rửa sạch, mài phẳng 
lù, cứ cách vài mét lại có một rãnh vừa sâu vừa hẹp, vươn thẳng ra xa tít tắp. Ngang cũng có, 
dọc cũng có, bề mặt phẳng lờ tựa như bị búa trời chém xuống tạo thành những đường vạch đều 
đặn, ngang dọc cắt nhau, người đi ở giữa như đang bước trên một bàn cờ khổng lỏ của trời đất. 
Trong bàn cờ ấy, vô số tảng nham thạch nhô lên cao ngất sừng sững bên bờ biển, càng giống 
những quân cờ hình dáng khác nhau, kỳ quái vô cùng, có tảng trông như câu nấm, có tảng lại 
như con nai, như đầu người, như cây cối, như con chim... mỗi tảng đá đều là một quân cờ, mỗi 
quân cờ lại khác nhau, toàn bộ được đúc tạc bởi bàn tay thần kỳ của tự nhiên, hoàn toàn không 
có chút dấu vết mài giũa của con người. Giữa những trụ đá cũng có những hố nhỏ, trong hố có 
nước đọng, thậm chí còn thấy cả cá bơi. Nha Châu nói, những cái hố này trông không lớn lắm, 
nhưng thực ra sâu vô cùng, nhiều hố còn thông thẳng đến biển Sinh Mệnh, những lúc triều 
dâng, chúng sẽ phun trào lên như suối nước nóng. Xem ra, hồ nước khổng lồ được người ở đâu 
gọi là biển Sinh Mệnh này, có lẽ là kết quả của dòng thác không ngừng chảy ngàn vạn năm và 
núi đá đỏ. Nước, và gió, đã tạo nên một kỳ quan của thiên nhiên. 


Thác Nhật đã mỗi lúc một gần hơn, Nhạc Dương không nén nổi tò mò nữa, liên hỏi pháp sư Á 
La: “Pháp sư, tại sao ông có vẻ chắc chắn vậy? ” 


Pháp sư Á La mỉm cười nói: “Phải biết rằng, mời cũng có cách dùng văn và dùng võ.” 

Ba Tang lấy khẩu súng lục ra mân mê khe khẽ, thầm nhủ: “Quả nhiên đúng như mình nghĩ.” 
Nhạc Dương liếc sang phía Nha Châu, thầm biết pháp sư Á La nói vậy là để cho ụ nghe. 
Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Thác Nhật còn xa không? ” 


Nha Châu đáp: “Không xa, ở ngay trước mặt thôi, tảng đá lớn kia chính là cột mốc đánh dấu của 
Thác Nhật.” 


Vừa đi được mấy bước, liền nghe trong rừng cây đước cạnh đó vắng ra tiếng gào thét rợn người, 
Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: “Chuyện gì vậy? ” 


Nha Châp đáp: “Nhất định là có người giẫãm phải bẫy rồi, cạm bẫu chung quanh Thác Nhật đều 
được thiết kế dựa trên hình vẽ của người Thượng Qua Ba để lại. Chúng ta lại đó xem sao.” 


Nhạc Dương thầm nhủ: “Kẻ giẫm phải bẫy chắc chắn là người không quen thuộc địa hình nơi 
này, vậy nhất định là bọn người kia rồi! ” 


Trương Lập cũng thầm nghĩ: “Cơ quan cạm bẫy của người Qua Ba để lại, cũng đáng đi xem 
lắm.” 


Chạy được vài chục bước, lại nghe thấu một tiếng gầm khủng khiếp, giống như của một con 
mãnh thú đang chờ chết, âm thanh truyền khắp cả rừng đước, làm thú chạy chim bay tứ tán. 
Nha Châu đưa tay ra, nói: “Dừng lại! ” 


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, Nhạc Dương vội hỏi: “Sao thế? ” 


Nha Châu rút ở sau lưng ra một cuộn da dê, nói: “Chúng ta đã tiến vào trận địa cơ quan rồi, 


Trang 1.915/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chạy nhanh quá sẽ giẫm phải cạm bẫy đó.” 


Trương Lập đứng sau lưng Nha Châu liếc mắt nhìn tấm bản đồ bố trí cạm bẫu, chỉ thấy hai bên 
con đường ngoằn ngoèo quanh co toàn các chấm đỏ, cả tấm bản đồ nhìn chi chít như một bãi 
mìn khổng lô. Trương Lập kinh hãi nói: “Cái gì vậy? Nhiều cạm bẫy thế cơ à? ” 


Nha Châu chỉ vào những bộ rễ cây vươn lên khỏi đầm lầu, nói: “Đây không phải là cây non, mà 
là rễ của cây lớn, chúng đâm xuống đầm lâu, rồi lại chống ngược lên, cành cây và thân rễ cực kù 
dẻo dai đàn hồi. Người Thượng Qua Ba dạy chúng tôi kéo những cành cây đước đó xuống hầm, 
dây buộc và đinh cố định đều ở bên dưới mặt bùn, trải qua một khoảng thời gian, dây thừng và 
định gỗ đều mục nát đi, nhưng cành cây không hề bị ảnh hưởng, vẫn sinh trưởng rất tốt bên 
dưới đảm lầu. Giờ đâu, những dây thừng và đinh gỗ mủn ra đó đều trở nên cực kỳ không ổn 
định, chỉ hơi bất cần giẫm phải, sẽ thành ra thế này...” 


Nói đoạn, Nha Châu cúi người chọc tau xuống bùn, bẻ một đoạn rễ cây, rồi tùy tiện ném vào 
một chỗ cách đấy chừng mười mét. Rễ cây đước cắm vào bùn lầu, “ủm ủm” lên hai cái bong 
bóng, chìm xuống. Cả bọn Trác Mộc Cường Ba đều nín thở chăm chú, đợi chừng ba mươi giây 
mà không có phản ứng gì, Trương Lập và Nhạc Dương ngoảnh đầu lại nhìn Nha Châu dò hỏi. 
Chỉ thấu Nha Châu giơ bàn tay phải lên, nói: “Đợi thêm chút nữal ” 


Gần một phút sau, mới nghe thấy tiếng “soạt...”, trong đầm lầu bắt đầu xuất hiện biến hóa. 
Thoạt đầu giống như có rắn ngoằn ngoèo bò bên dưới làn nước, kế đó mặt bùn cuồn cuộn lên, 
như thể vô số con cá đang quấu lộn, tiếp đó là tiếng cành cây đứt gãy “rắc rắc”, từng bộ rễ câu 
đước bỗng đột nhiên rời khỏi đầm bùn, bắn vọt lên trời như những thanh kiếm sắc. Cây cối như 
biến thành tinh, từng cành từng cành cây quẫy động như lũ rắn, nước bùn tóe lên như mưa rào. 
Bọn Trác Mộc Cường Ba đều thầm kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhìn 
những cành cây bay rào rào như châu chấu ấy, liệu bản thân dám chắc mấy phần rằng mình né 
tránh được? 


Đợi cho trận địa cạm bẫu hoàn toàn dừng lại, bọn Trác Mộc Cường Ba mới kinh hãi nhận ra, 
khoảng rừng đước phía trước mặt đã xảy ra những biến đổi khó tin, hình dạng, tuyến đường hầu 
như đã thay đổi, bùn nước vẫn đang rơi xuống lõm bõm, nhắc nhở họ về sự đáng sợ của nơi nàu. 
Nha Châu cất tấm bản đồ đi, nói: “Được rồi, giờ con đường này đã tạm thời an toàn, chúng ta đi 
thôi.” 


Trong rừng cây lạnh lẽo u ám ấy, họ nhìn thấy Đạt Kiệt nằm thoi thóp thở. Hắn đang dựa lưng 
vào một câu đước lớn, toàn thân ướt đẫm bùn lỏng nhão nhoẹt, hai tau yếu ớt duỗi dọc theo bên 
đùi, lỗ hổng to tướng trên vai trái đã ngừng chảy máu, xương trắng và cơ bắp cuốn chặt vào 
nhau, máu và bùn hòa trộn lẫn lộn. Những người nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều không ai dám tin 
rằng con người đó vẫn còn sống. 


Cơ thịt dưới mắt Nhạc Dương giật giật liên hồi, tuy người đó đầu tóc rũ rượi, bùn đất che kín mặt 
mũi, nhưng ánh mắt hung hãn dưới mớ tóc lập tức khiến anh nhớ đến một người. Còn ánh mắt 
Đạt Kiệt cũng dừng lại trên gương mặt Nhạc Dương giây lát, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ khinh 
miệt. 


“Là Đạt Kiệt! ” người đầu tiên kêu lên lại là Trương Lập. Không phải Nhạc Dương không nhận 
ra, mà chỉ là nhất thời không dám tin mình lại có thể gặp lại hắn ở nơi này, không ngờ hắn lại bị 
thương nặng thế, đúng là trời cao có mắt! 


Trang 1.916/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Trần Văn Kiệt! ” Hai mắt Nhạc Dương đỏ lựng lên, lạnh lùng gần giọng. 
“À, Nhạc Dương hả.” Trần Văn Kiệt cúi đầu, cười lạnh. 


Chuyện của Nhạc Dương và Trần Văn Kiệt, cả bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã biết sơ sơ, nên 
không ai lên tiếng, lặng lẽ chờ Nhạc Dương tự mình giải quyết. 


“Màu không thể ngờ sẽ có kết cục này phải không? ” Nhạc Dương bước lên phía trước. 


“Vậy sao? ” Trần Văn Kiệt ngắng đầu lên, chỉ thấy đầu tóc y rũ rượi, mặt mũi đầu máu và bùn, 
khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lóe ánh hung quang dữ tợn, chẳng hề có vẻ gì là hối hận, mà chỉ 
thấy đầy ngông cuồng, hưng phấn. Giọng v cất lên đầu dẫn dụ: “Giết tao đi! ” 


Nhạc Dương vốn đã giương súng lên, thấu bộ dạng đó của Trần Văn Kiệt, bỗng ngắn người ra, 
lắc lắc đầu, hạ súng xuống, nói: “Không! ” 


Trần Văn Kiệt khó nhọc giơ tay lên, ngón tay tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình, nói: 
“Bắn vào đây này, đạn xuyên vào trong, giống như bắn vỡ toang quả dưa hấu, màu đỏ, màu 
trắng, màu đen, màu gì cũng có, ha... ha ha... bắn đi, bắn đi! Thằng nhát cáy! Khu, khụ... màu, 
mày chỉ biết lén lút tố cáo người ta thôi sao? Hừ, tao quên mất mày là tên nội gián xuất sắc 
nhất, bây giờ mày cũng là nội gián phải không? ” 


Trần Văn Kiệt vừa nói, vừa quan sát phản ứng của những người đứng sau lưng Nhạc Dương, tuụ 
tất cả đều im lặng, nhưng hắn nhìn ra được, câu nói ấu đã có tác dụng. 


Nhạc Dương bình tĩnh, quay người lại, tựa hồ mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng, thở hắt 
ra một tiếng nói: “Chúng ta đi thôi.” 


Trương Lập bối rối hỏi: “Cậu không trả thù à? ” 


Nhạc Dương nói: “Tôi nghĩ, cô chú tôi cũng chẳng mong đợi tôi nổ súng vào một kẻ đã hoàn 
toàn chẳng còn sức phản kháng! Dù hắn tội ác ngập đầu đi chăng nữa. Họ thường nói với tôi, 
đừng làm những chuyện phạm pháp, đừng đi con đường không thể quay đầu. Làm chuyện bất 
nghĩa sẽ bị quả báo, thôi thì để hắn tự sinh tự diệt ở đâu đi.” 


Đôi mắt cuồng loạn của Trần Văn Kiệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn giận dữ quát chửi: 


“Thằng nhát gan, đồ hèn, giết tao đi! ” Không hiểu lấy sức lực đâu ra, hắn đột nhiên nhảy chồm 
lên khỏi đám đất bùn, bổ nhào về phía Nhạc Dương! 


“Tạch! ” “Tạch tạch! ” 


Nhạc Dương đang quay đầu trở lại, nhưng những người khác đều cực kỳ cảnh giác, chỉ sợ anh 
xảy ra chuyện, đạn từ họng súng của Ba Tang, Trương Lập, Lữ Cánh Nam trước sau lần lượt 
bắn trúng Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt gục xuống bùn đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, nhưng đôi 
mắt vẫn cực kỳ hung hãn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như thể muốn lao vào cắn xé Nhạc 
Dương. Hắn lầm bẩm gì đó, nhưng giọng mỗi lúc một yếu hơn. 


“Cần thận! ” Ba Tang chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm. 


“Tất cả chúng mày... chết chung với tao đi! ” Trần Văn Kiệt bật cười điên loạn một tiếng cuối 
cùng, rồi tắt thở. 


Trang 1.917/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhưng Ba Tang lại phát hiện, cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa biến mất, ngược lại còn trở nên 
nặng nề hơn, tại sao vậy chứ? Đột nhiên, anh ta phát hiện trên áo chống đạn của Trần Văn 
Kiệt, bùn đất hình như bọc quanh một vật hình tròn gồ lên, trông giống một đồng xul 


“Nằm xuống! Cơn Lốc Đenl ” Cùng với tiếng hét, Ba Tang bổ lên phía trước ôm lấy Nhạc 
Dương, rồi húc ngã Trương Lập, lăn một vòng dưới đất. Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba 
cũng kịp thời phản ứng, còn pháp sư Á La thì đã lộn nhào một vòng, kéo Nha Châu và Trát Lỗ 
nằm xuống, nhưng mấy tên hộ vệ khác thì vẫn đứng ngây ngây ra đó. 


“Ẩm! ” một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nha Châu cứ ngỡ rằng tầng bình đài thứ hai 
đã sụp đổ đến nơi. Lúc ụ ngắng đầu lên, chỉ thấu rừng đước vốn lạnh lẽo ẩm thấp, giờ bỗng 
ngập tràn những luồng nhiệt nóng rát, khoảng rừng có mấy cây lớn phía trước giờ đã trống 
huếch trống hoác, chỉ còn lại những gốc cây cụt lủn, đám hộ vệ đứng gần nhất đều cháy đen kịt, 
những người khác thì bị hất văng ra xa, đang vất vả bò dậy. Đằng xa vắng lại tiếng cành cây “vù 
vù vù”, tựa như những cạm bẫu khác cũng bị ảnh hưởng của vụ nổ làm cho phát động rồi. 


Nhạc Dương lật người bò dậy, Trần Văn Kiệt đã biến mất khỏi thế gian, những dấu vết màu máu 
lốm đốm trên người anh có lẽ là do hắn để lại. Trần Văn Kiệt đã trở thành một đống thịt vụn, 
giống như hắn đã từng xẻ tung thi thể của những người khác. “Nếu tao hóa thành tro, mày tuyệt 
đối không thể nhận ra được! ” Tiếng cười điên cuồng đáng sợ của Trần Văn Kiệt phảng phất 
như vẫn còn văng vắng bên tai, những xác chết đen kịt xung quanh, những mảnh thịt bắn tung 
tóe khiến Nhạc Dương như quay ngược thời gian trở lại quá khứ, từng cảnh tượng lại tái hiện 
trước mắt. Nhạc Dương không sao kiểm chế nổi, ôm ngực, há miệng “ọe” ra một bãi lớn. 


Trương Lập bước đến an ủi: “Được rồi, qua hết rồi, cơn ác mộng ấy sau này sẽ không xuất hiện 
nữa. ” 


Nhạc Dương thương tâm ngấng đầu lên: “Anh có thấy không? Anh có thấy không? Trong mắt 
hắn, trong mắt hắn không hề có vẻ hối hận, hắn không hề nghĩ mình đã sai trái. Tại sao lại như 
thế? Tại sao lại như thết ” 


Trương Lập tắc tị không nói được gì, Lữ Cánh Nam đứng cạnh đó cất tiếng: “Sự thực là, trên đời 
nàu có những kẻ sau khi phạm sai lầm lần đầu tiên, giới hạn về đạo đức và luân lý của họ sẽ 
hoàn toàn sụp đổ, họ không còn quan niệm đúng sai thị phi gì nữa, mọi thứ nhân tính, lương tri 
thảy đều bị vứt bỏ đi hết, hành vi sẽ không tuân theo lý lẽ thông thường, thủ đoạn cực đoan tàn 
nhẫn. Bọn họ thù hận những người bình thường, đồng thời cũng không thể nào sống trong xã 
hội của người bình thường nữa. Có điều, cuộc sống những tên tội phạm hung ác cùng cực nàu 
thực ra chẳng khác nào lũ chuột qua đường, cuối cùng không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.” 


Nha Châu và những hộ vệ khác đang dìu đỡ lẫn nhau, y nghiêng tai nghe ngóng tiếng động từ 
đằng xa vọng đến, rồi nói với bọn Trác Mộc Cường Ba: “Vụ nổ vừa nãy đã làm trận địa cơ quan 
trở nên cực kỳ bất ổn, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đến được Thác Nhật thì mới an 
toàn. Đi thôi, theo chúng tôi. ” 

Trát Lỗ bị phẫn nói: “Vậy, vậy còn những người khác thì sao? ” Anh ta chỉ vào những hộ vệ đã 
chết và bị thương nặng không thể cử động. 


“Những người khác? Rừng cây này chính là nơi an nghỉ của họ.” Nha Châu lạnh lùng trả lời. Chỉ 


Trang 1.918/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy thi thể người chết và cả những người đang sống nhưng không còn khả năng hành động từ 
từ chìm xuống, đầm lầy tựa như một sinh vật nhu động khổng lô, chảm chậm nuốt chứng lấy tất 
cả. 


Khi bọn họ đến Thác Nhật, trời đã ngả về hoàng hôn, dải mây nhiều màu kia lại càng rực rỡ. 


Thác Nhật là một cứ điểm quan trọng bên bờ biển Sinh Mệnh, đứng sừng sững trên một bãi 
trống mênh mông. Bãi đá nàu cao hơn mặt nước chừng hai mươi mét, phía dưới có vô số đá 
ngầm, sóng biển cuồn cuộn dâng cao, những tháp canh vươn lên như những gã khổng lỏ thời 
thượng cổ, nai nịt khôi giáp chỉnh tể đứng nhìn mặt biển xa xa. Nơi này phòng bị hết sức thâm 
nghiêm, các võ sĩ mặc giáp chia thành các nhóm nhỏ ởi lại tuần tra. Nha Châu nói với Trác Mộc 
Cường Ba, những kẻ đã đả thương Đại Địch ô của bọn họ từng chạy đến đây cướp một con 
thuyền đi sang Yaca, vì vậy giờ càng phải tăng cường giới bị hơn. 


Nha Châu giới thiệu bọn Trác Mộc Cường Ba với người phụ trách phòng thủ ở Thác Nhật, rồi 
bảo gã: “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đêm nay sẽ dẫn người trở về. Các vị ở đây nghỉ ngơi 
một đêm, bọn họ chuẩn bị thuyền, Trát Lỗ sẽ dẫn đường. Nếu sáng sớm mai lên thuyền, tới trưa 
là có thể đến Nhật Mã Ca Tùng.” Trác Mộc Cường Ba nghe xong, liển nói mấy lời khách sáo, tỏ 
ý cảm ơn. 


Gặp lại Ngưu Nhị Oa 


Ngày hôm sau, trời trong gió nhẹ, bọn Trác Mộc Cường Ba lên một con thuyền gỗ không hề có 
khắc kú hiệu gì, do hai con thuyền của Langbu dẫn đường, rời cảng đá ngầm của Thác Nhật, bắt 
đầu tiến về vương quốc Yaca. 


Con đường thủy ra khỏi Thác Nhật là một dải dung nham, qua thời gian năm tháng, đã bị trời 
đất cắt thành một khe nước rộng rãi thoáng đạt, dưới đáu nhô lên vô số măng đá nhọn hoắt, ẩn 
hiện dưới nước, chỉ hơi bất cẩn một chút, thuyền sẽ mắc cạn hoặc bị thủng đáy ngau. 


Có hai con thuyền đi trước dẫn đường, con thuyền nhỏ bọn Trác Mộc Cường Ba ngồi đương 
nhiên là bình an vô sự, chỉ là càng tiến lên phía trước, rãnh nước càng sâu, vách đá hai bên càng 
cao, cảnh trí rất giống với vách đá sừng sững chắn hai bên bờ ở Trường Giang Tam Hiệp. Vách 
đá màu vàng đỏ dần dần cao lên, con đường thủy lộ vốn rộng mấy chục mét dần thu hẹp lại, lộ 
ra một đường chân trời. Núi non trùng điệp nguy nga, khí thế ngất ngưởng, không khỏi khiến 
người ta sinh lòng e sợ, tựa như vách đá hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể khép chặt lại, chôn 
vùi con thuyền nhỏ của họ. 


Đi tiếp về phía trước, phong cảnh lại biến đổi, thủy đạo dân rộng ra, hai bên vách đá xuất hiện 
vô số khán thờ lớn nhỏ khác nhau có các pho tượng Phật giáo, Bản giáo tạo hình kỳ dị, sừng 
sững hai bên bờ, thoạt nhìn như thể đang hơi cúi đầu quan sát ba con thuyền nhỏ đi qua bên 
dưới. Những pho tượng ấy đều cao to dị thường, vững chãi kiên cố như vách đá núi lửa nơi đâu, 
chẳng rõ đã đứng ở đó được mấy nghìn năm, rất nhiều pho tượng cả pháp sư Á La cũng không 
rõ nguồn gốc thế nào. 


Càng ởi về phía trước, vách đá càng cao, những bức tượng điêu khắc trên đó cũng càng lớn hơn. 
Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai pho tượng cao lớn nhất, một đứng, một ngồi, đo bằng mắt ít 
nhất cũng phải trên năm chục mét. Tượng đứng có ba mắt hai cánh tay, chân đạp ra, tướng mạo 
phẫn nộ, trên mũ có chàu xương, đầu lâu xâu lại làm chuỗi đeo cổ, tay trái cảm một cái bát hình 


Trang 1.919/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xương sọ đặt trước ngực, tay phải gập lại, cầm kiếm chỉ lên trời cao, chân giẫm lên một người 
đàn ông nằm nghiêng, xung quanh có tầm chục pho tượng nhỏ với các tư thế khác nhau, ngồi 
có, quò có, ngồi nghiêng có, ngồi kiết già có; pho tượng ngồi xếp bằng có ba mắt tám mặt, 
mười tám cánh tau, búi tóc buộc một nắm đầu người, mũ có chùm hoa, cổ đeo chuỗi đầu lâu, hai 
tay phía trước dâng bát hình xương sọ người; mười sáu cánh tay còn lại cầm các loại pháp khí 
khác nhau, bên cạnh cũng có bảy tám pho tượng nhỏ cao chừng mười mét, pho thì đứng hai 
chân, pho thì đứng một chân, pho thì nhảy múa... 


Càng đến gần, trông hai pho tượng càng cao lớn, không giận mà tự toát lên vẻ uy phong, khí 
thế như nuốt cả nứi non trời biển, lại như tọa trấn giang sơn, chế ngự vạn vật. Thuyền đi qua 
dưới chân tượng đá, thật đúng như hạt cát giữa sa mạc, làm ai nấu đều không khỏi sinh lòng hổ 
thẹn. Vừa đi qua hai pho tượng khổng lồ này, phía trước chợt mở ra mênh mang, trời biển nối 
liền thành một, thì ra đã ra khỏi khu vực vách đá, xung quanh chỉ còn lại biển rộng trời cao. 


Thuyền của Langbu đưa họ ra khỏi bãi đá ngầm, liền quay đầu trở lại. Thấy thuyền của Langbu 
đi xa rồi, Nhạc Dương mới nôn nóng hỏi: “Pháp sư, họ đều ởi cả rồi, giờ đã có thể nói, rốt cuộc 
là chúng ta phải làm gì bây giờ? ” 


Pháp sư Á La đưa mắt nhìn Trát Lỗ, rồi mỉm cười nói: “Thực ra, tôi cũng chỉ đánh liều một 
phen thôi, không chắc chắn như mọi người vẫn tưởng tượng đâu.” 


“Hả? ” Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng Trác Mộc Cường Ba lại rất bình tĩnh, 
dường như đã đoán trước được điều này. 


Pháp sư Á La mặc cho Nhạc Dương kinh ngạc, lại quay sang hỏi Trát Lỗ: “Trát Lỗ, Đại Địch ô 
trước đây của Yaca là người như thế nào? ” 


Trát Lỗ nói: “Ông nói đến Đại Địch ô Khước Ca Ba Nhiệt ư? Ông ta... là một người vô cùng 
thần bí, lều của ông ta luôn luôn ở sát bên cạnh lều của đại vương. Phần chóp lều trang trí bằng 
đuôi bò đen; vô số đầu người khô đét dựng phía bên trên, làm thành nóc lều; dùng ruột người 
vẫn còn đẫm máu làm dây thừng buộc lều; dùng xương người chết cắm xuống đất thau cho cọc 
gỗ. Khiến người ta thoạt nhìn, đã thấy lạnh hết cả sống lưng.” 


Pháp sư Á La hơi nhíu mày, Nhạc Dương vội thấp giọng hỏi: “Pháp sư nghe ra được điều gì à? ” 
Pháp sư Á La gật đầu đáp: “Lêu của một Chú thuật sư điển hình.” 


Trát Lỗ lại tiếp tục nói: “Đại Địch ô có những thanh đao bạc sáng loáng, trong chớp mắt có thể 
biến bò dê thành xương trắng...” 


Pháp sư Á La lại thấp giọng nói: “Thuật giải phẫu.” 


Trát Lễ nói: “Ông ta có thể gọi gió hô mưa, cũng có thể khiến nước hồ khô cạn, núi cao chấn 
động...” 


Pháp sư Á La thấp giọng thì thào: “Thiên khí chú sư.” 


“Khi phẫn nộ, ông ta có thể gọi thần điểu trên trời xuống, giúp ông ta giáng phục kẻ địch, cũng 
có thể sai khiến lũ ngựa hoang chỉ đường, chở ông ta tiến về phía trước...” 


“Thao thú sư.” 


Trang 1.920/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ông ta còn biết biến hình, có người từng thấy Đại Địch ô biến thành bò hoặc ngựa, có lúc còn 
thấu ông ta hóa thành một đạo cầu vồng, trong chớp mắt đã từ phương Bắc xa xôi bay đến 
trướng của đại vương... ” 


“Ảo thuật sư! ” 


“Ông ấy có thể hiểu tiếng của chim chóc và các loài sâu bọ, có thể sai bọn chuột ban đêm đến 
doanh trại địch nghe ngóng tình hình... ” 


Trát Lỗ cứ nói một câu, pháp sư Á La ở bên cạnh lại lẩm bẩm thốt lên một danh từ. Đến khi 
Trát Lỗ nói xong, hai hàng lông mày của pháp sư Á La đã nhíu chặt lại. 


Cuối cùng, Trát Lễ mới đắc ú hỏi: “Đại Địch ô của chúng ta có lợi hại không? ” 


Pháp sư Á La trầm tư suy nghĩ, dường như không hề nghe thấu câu hỏi của anh ta. Nhạc Dương 
cũng thắc mắc: “Pháp sư, vừa nãy ông lầm bẩm gì thế ạ? ” 


Pháp sư Á La nói: “Đó là một số chức nghiệp cổ xưa, cổ xưa đến mức ngày nay người ta đã 
quên mất sự tồn tại của họ, mỗi chức nghiệp, đều đại diện cho những bản lĩnh khác nhau của vị 
Đại Địch ô đó.” 


Nhạc Dương vội hỏi: “Vậu, vậu vị Đại Địch ô tên Khước Ba gì gì đó hắn là lợi hại lắm? ” 
Pháp sư Á La gật đâu: “Cực kỳ lợi hại.” 

“Vậy pháp sư có thể thắng ông ta được không? ” 

Pháp sư Á La lắc đầu. 


Nhạc Dương không khỏi rợn cả người. Nếu vị Đại Địch ô tên Khước Ba Ca Nhiệt kia đã lợi hại 
như thế, vậu thì, làm sao họ đối phó nổi với người đã đánh bại ông ta để giành vị trí Đại Địch ô? 
Xem ra, pháp sư Á La có dùng văn hay dùng võ cũng đều khó có kết quả. Phải dùng mưu kế 
sao? Phải dùng mưu kế gì đây? Pháp sư nói là đánh liều một phen, rốt cuộc là ông ấy muốn liều 
cái gì? 


Từ đoạn thắt eo hồ lô, vượt qua biển Sinh Mệnh cuồn cuộn mênh mông, chỉ thấy bờ biển đầu 
những tảng quái thạch lởm chổm, vách đá cao trăm thước, cũng là một nơi cực kỳ hiểm vếu, 
nhưng không thấu có binh lính canh phòng gì cả. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi: “Phía 
trên kia là Nhật Mã Ca Tùng rồi đúng không? Sao không có binh sĩ phòng thủ gì vậy? ” 


Trát Lễ lắc đầu đáp: “Không, lên bờ rồi phải đi thêm một đoạn đường nữa mới đến được Nhật 
Mã Ca Tùng, cũng không xa lắm. Tại sao lại không cần binh sĩ phòng thủ à? Ha ha, không phải 
Trát Lễ ta tự khoa trương đâu, nhưng xưa nay chỉ có Yaca chúng ta đánh sang Langbu, chứ 
chẳng bao giờ có chuyện quân Langbu vượt biển sang đánh Yaca cả. Binh sĩ Yaca chúng ta là 
dũng mãnh nhất đó.” 


Nhạc Dương gật đầu nói: “Phải rồi, Yaca là vương quốc theo chế độ liên minh các bộ tộc du 
mục, không có cứ điểm cố định. Quân Langbu vượt biển sang đâu, một là không tìm được mục 
tiêu tấn công, hai là rất dễ bị rơi vào một cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên, sẽ rất bị 
động. ” 


Trang 1.921/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam bổ sung thêm: “Không sai. Hơn nữa, Langbu đủ ăn đủ mặc, đời sống sung túc, 
còn dân du mục trên thảo nguyên lại bị các nhân tố tự nhiên ức chế nhiều hơn, vì vậy, sự phân 
chia thành hai phe phòng ngự và tấn công càng thêm rõ rệt.” 


Sau khi lên bờ, phóng mắt nhìn qua, cũng chỉ thấy một vùng rừng rậm cây cối chen chúc, không 
đi xuyên qua khoảng rừng này thì khó mà nhìn được ra phía xa. Trương Lập nói: “Cũng chẳng 
khác gì ở Langbu mà.” 


Trát Lỗ lắc đầu: “Cứ đi rồi ngươi sẽ phát hiện, khác biệt rất lớn đấu.” 
Lữ Cánh Nam hỏi Trác Mộc Cường Ba: “Anh có để ý bờ biển ở hai bên không? ” 
Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Ứm, bờ biển ở Yaca cao hơn bên phía Thác Nhật kia một chút.” 


Lữ Cánh Nam lại nhìn sang chỗ Ba Tang. Ba Tang hơi miễn cưỡng nói: “Mặt phẳng là bất biến, 
vậu có nghĩa là địa thế bên bờ biển phía Yaca này cao hơn Thác Nhật, có khả năng là địa hình 
tầng bình đài thứ hai nàu cao dần từ Tây sang Đông, càng đến gần khu vực cao hơn mực nước 
biển, phương thức sinh trưởng và chủng loại thực vật sẽ càng thay đổi.” 

Nhạc Dương nói: SỐ), chẳng trách, vậy tức là, đi tới tận cùng phía Đông, tức là đến chỗ cao nhất 
của tầng bình đài thứ hai, cũng là nơi gần tầng thứ ba nhất, có thể leo lên từ chỗ đó.” 


Lữ Cánh Nam nghe các học viên bàn luận, hài lòng gật đầu. 

Năm phút sau, Nhạc Dương lại hỏi: “Trát Lỗ, rốt cuộc là còn bao xa nữa? Không phải anh vừa 
nói đi một lúc là tới rồi sao? ” 

Trát Lỗ đáp: “Ở ngay phía trước kia hìa, có thấy chỗ gồ lên hình tròn trên vách đá kia không? 


Sau khi lên bờ đi về phía nó chừng một nghìn bước là đến Nhật Mã Ca Tùng rồi.” 


Nhạc Dương ngấng đầu lên quan sát, trên vách đá có một vết bớt đỏ lớn hình thành tự nhiên, 
nhưng nếu đếm một nghìn bước là tới nơi, vậy thì họ phải đến rất gần rồi mới đúng. Anh lại thắc 
mắc: “Nhưng phía trước có cái gì đâu? Anh có nhớ nhầm không đấy? ” 


Trát Lỗ lắc đầu: “Không thể nào, tuy rằng ba năm nay ta chưa trở về, nhưng chuyện này làm 
sao mà nhầm được chứ? ” 


Trương Lập nói: “Hay là bộ lạc của các anh đã chọn nơi khác hạ trại rồi? ” 


Trát Lỗ cương quyvết nói: “Làm sao có chuyện đó được? Nhật Mã Ca Tùng ở bên dưới tiêu kú 
màu đỏ, nghìn năm nay vẫn không thay đổi.” 

“Đến rồi, chính là chỗ này! ” Trát Lỗ dẫn mọi người đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, phía trước 
liền xuất hiện một vùng đất trống, rộng bằng mấy chục cái sân bóng đá. Bốn phía đều là rừng 
câu, nhưng ở đâu lại có một bãi cỏ mênh mông, một con sông nhỏ chảy từ trong rừng qua, cuối 
cùng đổ vẻ phía biển Sinh Mệnh. Chỉ có điều, trước mắt họ chỉ là một vùng đất trống mà thôi, 
không có một căn lều căn trướng nào. Đứng trên bãi cỏ xanh ngút mắt ấy, Nhạc Dương xòe hai 
tay ra, hít thở mấy hơi, rồi quay lại hỏi: “Thế này là thế nào? Người đâu cả rồi? ” 


Trát Lỗ cuống lên đáp: “Ta... ta không biết! Sao lại thế được? Sao lại không có người chứ? ” 


Pháp sư Á La đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, nói: “Họ đi rồi.” 


Trang 1.922/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm, liền quan sát lại khoảng đất trống ấy một lượt nữa, nơi 
này có rất nhiều phân bò dê, còn cả vết bánh xe được che đậy sơ sài. Gã lục lại những tri thức 
mình đã học được, đoạn lấy một câu gậy gỗ lật cục phân bò lên, nói: “Phân bò vẫn còn khá 
mềm, chắc họ chưa đi được bao lâu, có lẽ là chỉ mới hôm qua thôi! ” 


Nghe Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, bọn Nhạc Dương cũng lần lượt có phát hiện. Trương Lập 
nói: “Vết xe được che đậy rất sơ sài vội vã, vết tích để lại rất rối loạn, hơi có cảm giác như cố Ú 
làm mê hoặc truy binh, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía Tây.” 


Nhạc Dương cũng nói: “Dựa trên sự phân bố các cọc gỗ và tro tàn, nơi này từng có khoảng... ba 
trăm lều, kích cỡ có thể chứa khoảng mười người, chắc là đội hộ vệ của đại vương, tầm ba nghìn 
người, chủ yếu là kụ binh, số lượng bò dê không nhiều, ngoài ra còn có mấy chục lều cỡ lớn, 
hẳn là lều của vua rồi, tổng số đại khái khoảng năm nghìn người, không có dấu vết của người già 
và trẻ con.” 


Trát Lỗ nói: “Không, không phải, lều trướng của chúng ta lớn lắm, đúng tiêu chuẩn thì là một 
lều hai mươi đến ba mươi người.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Vậy thì đội hộ vệ có khoảng năm đến bảy nghìn người. ” 


Trát Lễ gật gật đầu: “Đúng thế, đội hộ vệ của đại vương thông thường có khoảng bảy nghìn 
người, cộng với phi tử và nữ bộc, tổng cộng là một vạn người. ” 


Ba Tang nói: “Người đông như vậy, chắc chắn không thể đi nhanh được, chúng ta có thể bắt kịp 
họ ] ” 


Trát Lỗ nói: “Nhưng họ có xe bò, chúng ta chỉ có hai chân thôi.” 
Trác Mộc Cường Ba kéo vai Trát Lễ lại nói: “Anh cứ chỉ đường đi, chúng ta nhất định sẽ đuổi 
kịp họ.” 


Trong rừng, có mấy căn lều bằng vải bạt pha nylon nhuộm màu ngụy trang dựng trên một 
khoảng đất trống, radar tìm kiếm lặng lẽ chuuển động, thiết bị báo động dùng những điểm sáng 
đỏ đánh dấu vị trí bãi mìn, thiết bị giám sát sự sống liên tục đo hàm lượng khí Co2 trong phạm vi 
năm trăm mét vuông xung quanh, chốc chốc lại có thuốc sát trùng tự động phun, phát ra những 
âm thanh “xẹt xẹt”. Không thể tin được nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh, thoạt nhìn qua, còn 
tưởng đã đến chỗ một doanh trại quân đội được ngụy trang hoàn hảo. Sự thực là, trong doanh 
trại nàu, chỉ có một người, y vừa là sĩ quan chỉ huy, lại đồng thời cũng là binh sĩ. 


Y nằm trên tán câu, ôm trong lòng khẩu súng ưa thích nhất, cần thận lau từng li từng tí. Đã có 
một thời, y chỉ là một tên thợ săn tầm thường, cùng với anh trai gia nhập vào đảng săn trộm ấu. 
Trong đám săn trộm đó, hai anh em nhà v chỉ là chân sai vặt, chỉ gì làm nấy, vừa không hung 
tàn, cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Bọn y vốn dự tính, làm cái nghề ấy dăm ba năm, kiếm 
chút vốn liếng rồi về quê mua ả đàn bà làm vợ, vài con trâu làm ruộng, chẳng ngờ số phận khó 
lường, anh trai y lại bị một gã tên Trác Mộc Cường Ba giết chết! Mỗi lần nhớ đến chuyện này, 
cặp mắt y lại ánh lên ngọn lửa hận thù rừng rực. Giờ đây, sau khi được Merkin dàu công huấn 
luyện bồi dưỡng, ụ đã không còn là kẻ kém cỏi lỗ mãng ngày xưa nữa rồi, y hoàn toàn tự tin có 
thể hạ qục Trác Mộc Cường Ba với khẩu súng nàu. 


Trang 1.923/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Không sai, chính là Ngưu Nhị Oa, tên ăn trộm từng đụng độ với bọn Trác Mộc Cường Ba ở 
Khả Khả Tây Lý, về sau được Merkin đưa đến doanh trại huấn luyện bộ đội đặc chủng hải lục 
không quân rèn giũa. Lần này y cũng gia nhập vào đội tiên phong nhảy dù, chỉ là, vừa lên đỉnh 
núi đã gặp phải cuồng phong, bảy người cùng bị gió thổi hất văng đi với y đều đã chết cả rồi. 


Tám chiếc hòm sắt lớn gắn liền nhau đặt bên dưới gốc cây, Ngưu Nhị Oa đến nơi này, không có 
lớ do gì khác, mà chính là vì tám cái hòm ấu. Lúc nhảy dù y đã phát hiện, có tám cái hòm bị gió 
thổi bay về phía Bắc, dựa theo chỉ dẫn trên thiết bị định vị, y đã tìm được hòm sắt, dựng một 
doanh trại ở gần đó, doanh trại của một mình ụ. Phải rồi, còn một người nữa, người đã điều trị 
cổ độc cho y, hiện vẫn đang giúp v tiếp tục trị liệu thương thế. 


“Cách! ” Ngưu Nhị Oa đột nhiên lộn người móc ngược vào cành câu, hai tay cảm chắc khẩu 
súng bắn tỉa M110, ngắm về phía có tiếng động trong rừng, “Đừng, đừng nổ súng, là ta đây.” 
Khước Ca Ba Nhiệt khoác áo da bò màu đen từ trong bụi cây um tùm bước ra. Hai chân Ngưu 
Nhị Oa thả lỏng, nhảy trên câu xuống, hỏi: “Sao rồi? ” 


Khước Ca Ba Nhiệt đáp: “Lêều của đại vương đã rời khỏi Nhật Mã Ca Tùng, giờ có lẽ đang trên 
đường đi Gia Quùnh, ngươi có chắc chắn đối phó được hắn không đấy? ” 


Ngưu Nhị Oa lắc lắc khẩu súng trong tay, nói: “Đừng coi thường thứ nàu của ta. Á...” Ngưu Nhị 
Oa đang nói, bỗng đùi non hơi giật giật, y bèn bảo Khước Ba Ca Nhiệt: “Kỹ thuật của ngươi 
không bằng lão già ở Langbu kia, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa khỏi.” 


Khước Ba đáp: “Ta bị thiếu mấy thứ thảo dược, bằng không vết thương của ngươi đã khỏi lâu 
rồi.” 


Thì ra, Ngưu Nhị Oa chính là tên người Giáp Mễ bị thương được Đại Địch ô của Tước Mẫu cứu 
về. Lúc nhảy dù xuống, v bị gió lớn cuốn bay đến gần Tước Mẫu, bị thương rất nặng, rồi được 
Đại Địch ô Thứ Kiệt cứu mạng, sau đó lại bắn bị thương Thứ Kiệt, cướp một con thuyền ở Thác 
Nhật, chạy đến Yaca. Trong rừng rậm ở Yaca, y tình cờ gặp được Khước Ba Ca Nhiệt vừa bị 
Qua Ba Đại Địch ô đánh bại buộc phải rời khỏi vương trướng. Khước Ba vẫn một mực luấn quần 
ở vùng xung quanh, chờ cơ hội báo thù. Khi Ngưu Nhị Oa biểu diễn uy lực của vũ khí hiện đại 
cho ụ xem, v liền cho rằng đây là cơ hội tốt để phục thù, bèn chủ động trị liệu thương thế cho 
Ngưu Nhị Oa, hụ vọng Ngưu Nhị Oa giúp mình trả thù. Ngưu Nhị Oa vốn cho rằng v chỉ là một 
gã thổ dân, không hề ú thức được người ở bên cạnh mình nguy hiểm đến mức nào, liền hàm hồ 
nhận lời ngay, cũng không biết nói tiếng Tạng cổ, nhưng Khước Ba lại có trí nhớ kinh người, 
chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dùng tiếng Hán hiện đại biểu đạt ý đồ của mình. Hai người đã 
ở trong khu rừng này chờ đợi một thời gian, nhưng vị Qua Ba Đại Địch ô kia hiếm khi xuất hiện, 
rất khó tìm cơ hội ra tay. Bọn họ vẫn đợi mãi ở gần Nhật Mã Ca Tùng, giờ đây vương trướng bắt 
đầu di chuuển, Khước Ba cho rằng cơ hội đã đến, nên mới đến bàn bạc cùng Ngưu Nhị Oa. 


Hai người nằm phục trên một tảng nham thạch khuất sâu trong rừng, từ trên cao nhìn xuống, 
Ngưu Nhị Oa hỏi: “Bọn họ nhất định sẽ đi qua đây chứ? ” 


Khước Ba đáp: “Ừm, chắc là không thể sai được, muốn đến Gia Quùnh, nhất định phải đi qua 
chỗ này. Đến lúc ấy ta sẽ chặn đường của vương trướng, bọn hộ vệ ấy đều là thủ hạ của ta ngàu 
trước, bọn chúng chắc sẽ không làm gì ta đâu. Sau đó ta sẽ khiêu chiến lão già kia, dụ cho lão 
xuất hiện, khi đó ngươi chỉ cần ngắm đúng đầu lão ta mà nổ súng là được rồi.” 


Trang 1.924/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngưu Nhị Oa nói: “Phải rồi, ta nhớ ngươi từng nói, phải đợi thêm một hai tháng nữa mới 
chuuển đi cơ mà? Sao lại đi sớm hơn vậy? ” 


Khước Ba đáp: “Thân tín của ta cho biết, là bởi phía Langbu có một đám người Giáp Mễ muốn 
đến tìm lão già kia, hình như muốn mời lão đến Langbu làm gì đó. Theo thỏa thuận của hai bên, 
không thể cho đám người ấu gặp mặt lão già kia, vì vậy mới chuyển đi sớm hơn dự kiến.” 


Ngưu Nhị Oa nói: “Người Giáp Mế? Ý ngươi là...” 


Khước Ba nói: “Ừm, nghe nói, trang bị vũ khí thì cũng giống như ngươi, nhưng bọn họ nói 
không phải cùng một bọn với ngươi. ” 

“Hả? ” Ngưu Nhị Oa hai mắt sáng lóe, vội hỏi: “Bọn chúng có bao nhiêu người? Có biết chúng 
tên là gì không? ” 

Khước Ba đáp: “Hình như có sáu người, kẻ dẫn đầu tên là Trác Mộc Cường Ba... Này, ngươi đi 
đâu đấy? Chỗ này mới là con đường đoàn người của đại vương nhất định sẽ đi qua cơ mài ” Lời 
ụ còn chưa dứt, đã thấy Ngưu Nhị Oa xách súng chạy về phía Nhật Mã Ca Tùng. “Yên tâm, ta 
sẽ giúp ngươi đối phó với lão già ấy, nhưng trước tiên phải đi giết kẻ thù của ta trước đã...” 
Ngưu Nhị Oa từ đằng xa nói với lại. 


Chú Thích 


TTTrnnnnaaaann 


1.River Blindness. 


Trang 1.925/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


>> 
-+*~- 


Chương 7 - Vật Tu Giá Tìm Đường Trở Về 


Pháp sư Á La nói: “Bởi những Mật tu giả giống như pháp sư Tháp Tâu, thể năng cũng tương 
đương với Phật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Nếu gặp phải lũ hổ báo hay chim 
ưng đói khát, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ cũng không chịu ra tay đại khai sát giới. 
Thực ra trong mắt những bậc đại sư ấu, những người như tôi, chẳng có được chút Phật tính nào. 
Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng, còn bọn họ, thực ra là đang tìm con 
đường trở về.” 


Kẻ bắn lén 


Ngưu Nhị Oa chạy như điên trong rừng, trong lòng thầm hét vang: “Thật không ngờ, cơ hội cuối 
cùng đã tới rồi! Anh à, em có thể báo thù cho anh được rồi! Trác Mộc Cường Ba, lần này mày 
phải chết! ” Từ nhỏ đến lớn, dù đánh nhau hay đi ăn trộm ăn cắp, lúc nào ụ cũng có anh trai ở 
bên, lang bạt kỳ hồ khắp chốn đó đây. Anh trai là chỗ dựa dẫm nửa đời của y, hai anh em luôn 
cùng quần quanh qua lại trên lằn ranh sinh tử, bởi thế, gã Trác Mộc Cường Ba đã sát hại anh trai 
ụ, nhất định phải chết! Còn chuyện anh em nhà y làm toàn việc phạm pháp, giết vô số người, 
Ngưu Nhị Oa hoàn toàn không để tâm đến, logic của y hết sức đơn giản, bọn y làm như vậy, chỉ 
là để sinh tồn. Chỉ cần vì sinh tồn, dù có làm những chuyện gì thì cũng đều hợp lự cả! Kẻ nào 
chặn đường y đều phải chết, kẻ nào kéo chân bọn ụ cũng đều phải chết, nhưng anh trai thì 
không thể chết! Chỉ có anh trai ụ là không thể chết! Trác Mộc Cường Bal Trác Mộc Cường Ba... 


*“Oa, đừng có nhanh vậy chứ, đừng có nhanh vậy chứ! ” Trát Lỗ ôm chặt lấy một bên chân của 
Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng kêu toáng lên. Đối với người chưa từng tiếp xúc với dâu móc, cảm 
giác đu người lao đi vun vút như thế tuyệt đối không chỉ là kích động, mà phải nói là khủng 
khiếp mới đúng. Bọn Trác Mộc Cường Ba lợi dụng hoàn cảnh trong rừng, lật cổ tay, vung dâu 
móc ra, rồi tung mình đu lên như diễn viên đu bay trong đoàn xiếc đu từ cái đu này sang cái đu 
khác. Giờ đây họ đã quá quen thuộc với tính năng của loại thiết bị bắn dây móc này, chỉ khổ 
thân Trát Lễ, vừa nhìn thấy phía trước sắp đập vào một thân cây to tướng, liền sợ đến hết hồn, 
không dám mở mắt ra, nói gì đến chỉ đường chỉ lối cho ai. Vậu mà trong lúc đu bay với tốc độ 
cao như thế, Nhạc Dương vẫn có thể nhận rõ được hướng xe chạu. 


Nhạc Dương nhẹ nhàng hạ xuống đất, nói với những người phía sau: “Đến đây thì vết xe chia 
làm hai, chúng ta đi lối nào đây? ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt hạ xuống, gã nói với Nhạc Dương: “Kiểm tra xem con 
đường nào có dấu vết của xe lớn và đa số kụ binh đi qua.” Kế đó, gã lại quay sang hỏi Trát Lỗ: 
“Hai con đường này thông tới đâu? ” Trát Lỗ vẫn sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh, đang đần 
thối cả mặt ra. 


Nhạc Dương cần thận kiểm tra lại một lượt, đoạn nói: “Lều của quốc vương đi phía trái.” 
“Đó, đó là đường đi Gia Quỳnh.” Cuối cùng Trát Lễ cũng định thần lại được. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Đại Địch ô và quốc vương của các người có bao giờ tách nhau ra 
không? ” 


Trang 1.926/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Không đâu, sự an toàn của đại vương ít nhất có một nửa là do Đại Địch ô phụ trách, tất cả đám 
binh lính hộ vệ cộng lại cũng không thể bằng một Đại Địch ô.” Trát Lễ khẳng định. 


“Nhưng nếu bọn họ cố ý không ngồi trên xe lớn chở trướng của quốc vương, mà chuyển sang 
ngồi xe nhỏ... nhưng, hư mà thực, thực mà hư, cũng có khả năng họ không đổi xe...” Trương 
Lập nói. 


Ba Tang nghe vậy liền bực tức gắt lên: “Nói vậy cũng nói làm gì! ” 


Nhạc Dương nói: “Vấn đề không phải ở đó, quan trọng là tại sao bọn họ lại đột nhiên rời khỏi 
Nhật Mã Ca Tùng gấp gáp thế? Lẽ nào có liên quan đến chúng ta? Nếu là như vậy, thì e rằng 
đây là trò của Quách Nhật Niệm Thanh. Lại quay lại với vấn đề cũ, tại sao y lại căm ghét chúng 
ta đến vậy? Rốt cuộc chúng ta đã làm gì chạm đến lợi ích của y đâu chứ? ” 


Lữ Cánh Nam nói với Trác Mộc Cường Ba: “Giờ không có thời gian nghĩ ngợi chuyện này đâu, 
rốt cuộc là đi hướng nào? Anh có quyết định được không? Chúng ta không thể chia nhau ra đuổi 
theo được đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn sang phía pháp sư Á La, pháp sư Á La gật đầu nói: “Ừm, 
chúng ta chỉ đến mời Đại Địch ô của Yaca, nếu xung đột với quân đội của họ thì không ổn chút 
nào. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì cứ gặp được Đại Địch ô trước, chắc là sẽ rõ ngọn 
ngành thôi. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đối với các dân tộc du mục, mỗi bộ lạc đều có phạm vi thế lực và 
tuyến đường di chuuển riêng của mình, những bộ lạc khác không được xâm phạm và can thiệp, 
người đứng đầu liên minh có thể đặt ra và thay đổi tuyến đường cũng như thời gian di chuyển. 
Nhưng nếu ông ta muốn thay đổi, liệu có cần phái một nhóm nhỏ đi thông báo cho các bộ lạc 
khác không? ” 


Trát Lỗ gật đâu lia lịa: “À, phải rồi, đại vương sẽ phái đoàn sứ tiết đi thông báo cho các bộ lạc 
khác việc thay đổi thời gian và tuyến đường di chuyển như thế nào.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn vết xe để lại, thấu rất ngay ngắn chỉnh tê, vết chân ngựa 
thẳng tăm tắp, rồi khẳng định: “Đến Gia Quờnh! Đi thôi, Trát Lỗ...” 


Trát Lễ thoáng biến sắc, gần như là khẩn câu: “Lần này đừng nhanh thế nữa, có được không 
vậy? Là) 


Ngưu Nhị Oa lao đi vun vút trong rừng, y thấy máu nóng bắt đầu sôi trào lên sùng sục. “Anh trai 
à, lần này nhất định... nhất định! Nhất định em sẽ giết chết Trác Mộc Cường Bail ” Đột nhiên, ụ 
bỗng dừng lại. Một cơn gió mang thông tin từ đằng xa tới, thiết bị thu âm gắn bên tai khiến 
thính lực của y tăng lên gấp cả trăm lần, cộng với những bài huấn luyện đặc biệt, giờ đâu y thậm 
chí có thể phân biệt được âm thanh của lũ chuột trong vòng hai cây số vuông. Thông tin cơn gió 
ấu mang đến cho v là: Có vật thể đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng, còn nhanh hơn cả ụ 
nữa, từ tiếng cành cây và tiếng ma sát có thể nhận thấy, đường đồ thị biểu diễn âm thanh nhô 
lên thụp xuống theo hình sin, đó không phải tiếng chạy trên mặt đất, có thứ gì đó đang nhảy 
nhót, hay là đang đu bav? Là lũ sóc bay? Không! Những vật thể này khá lớn, nhưng không phải 
tinh tỉnh, xung quanh đây không có tinh tinh. Âm thanh càng lúc càng lớn, mà không chỉ có 
một, có bốn, năm, sáu, bảy, tám... không, bảy... sáu... sául 


Trang 1.927/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Bọn chúng tổng cộng có sáu người...” Giọng Khước Ba văng vắng bên tai ụ. Ngưu Nhị Oa lập 
tức chọn lấy một chỗ ấn náu tốt, ngụy trang đầy đủ, mắt gí vào ống ngắm điện tử... 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đang dùng dây móc đu trong rừng, không hề phát giác ra nguụ hiểm 
đang ở cận kề... 


Bóng Trác Mộc Cường Ba đã xuất hiện trong dấu chữ thập của ống ngắm điện tử, Ngưu Nhị Oa 
thậm chí có thể thấu rõ từng sợi râu trên gương mặt gã. Y liếm liếm môi, nòng súng dịch chuyển 
theo hướng di động của Trác Mộc Cường Ba. “Anh ơi, đợi em, sẽ xong ngay thôi. Em nên cho 
hắn toi đời ngay bây giờ, hay khiến hắn phải chịu đủ sự giàu vò đau khổ đây? ” Ngón tay y bóp 
mạnh, “pằng”, một viên đạn lao vút đi. 


Một trận gió lớn phía trước ập tới, Trác Mộc Cường Ba đang nheo nheo mắt tìm kiếm những 
cành câu để ném dâu móc vào, đột nhiên, một tia lửa lóe lên lướt qua ngay trước mặt gã, tựa 
như một ánh sao băng trên bầu trời đêm. Sao lại vậy được? Ảo giác chăng? Nhưng liền ngay sau 
đó, thân cây bên cạnh đã tóe ra mấy mảnh mạt gỗ, bắn vào mặt gã. Trác Mộc Cường Ba 
ngoảnh đầu lại, thấy thân câu dường như bị một mũi dao nhỏ khoét ra mất một mẩu. Gã lập tức 
hiểu được chuyện gì vừa xả ra. 


Đồng thời, Ba Tang cũng cảm thấy lạnh buốt, tựa như có người dùng một con dao bằng băng 
nhè nhẹ rạch vào ngực mình, anh ta lấy làm lạ, bỗng nghe Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng kêu 
lên cảnh báo: “Có kẻ bắn lén! ” 


Sáu người cùng lúc thu dâu, nhanh chóng hạ xuống đất, nấp vào mấy bụi cây thấp tè. Trát Lỗ 
kinh hoảng, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều, nhìn nét mặt họ, anh ta cũng biết 
được sự tình hết sức nghiêm trọng. 


“Cơn gió đáng chết! ” Ngưu Nhị Oa nghiến răng. Trở lực của gió đã làm chậm tốc độ đu người 
của Trác Mộc Cường Ba, khiến đạn lướt qua trước mặt đối phương. Y hướng họng súng xuống, 
tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. 


Nhạc Dương nhìn chỗ toét ra trên thân cây nói: “Đạn bắn chếch theo hướng gió từ phía Tâu 
đến, hắn ở phía trái chúng ta. Đạn kiểu này chắc là súng bắn tỉa, cách chúng ta ít nhất cũng 
khoảng năm trăm mét.” 


Trương Lập lấy ống nhòm điện tử ra, tìm kiếm giây lát rồi lắc đầu nói: “Không thấy mục tiêu.” 


Lúc này trên người Ngưu Nhị Oa cắm đầy cành cây và dây leo, trên mặt cũng bôi bùn đất, dính 
lá cây, chỉ có đôi mắt và họng súng đen ngòm lộ ra ngoài, đừng nói là cách nhau mấy trăm 
bước, cho dù có đi qua phía trước y, chỉ cần nằm im bất động, thì cũng khó mà phát hiện 
được. 


Trương Lập điều chỉnh lại ống nhòm, hơi nhích người về phía Trát Lễ. Trát Lỗ vẫn chưa định 
thần lại, vừa chạm vào đã ngã bổ ra, cả người đè lên một gốc câu. “Nằm xuống! ” Lữ Cánh Nam 
bỗng dưng nhảy chồm tới đè Trát Lễ xuống đất, một tia lửa đã lặng lẽ xuyên qua chỗ Trát Lỗ 
vừa mới đứng, để lại một loạt lỗ thủng trên lá câu. 


*“Chuuện... chuyện gì vậu? Chuyện gì xảy ra thế? ” Trát Lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá câu, bối rối 
nói. 


Trang 1.928/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang lạnh lùng nói: “Không được cựa quậy, chết đấy! ” Trát Lỗ nghe mà hồn xiêu phách lạc. 


Nhạc Dương nói: “Bắn rất chuẩn, chỉ hơi nhúc nhích một chút là hắn đã phát hiện ra. Kò lạ thật, 
trong đám Hồ Lang ấy xuất hiện một tên như vậy từ bao giờ nhỉ? ” Anh vừa nói, vừa cúi xuống 
nhặt một cục đá lên, rồi tiện tay ném mạnh, viên đá đập vào một thân câu gần đó. Chỉ nghe 
“tạch” một tiếng, đạn đã bắn tung viên đá vừa rơi xuống đất ra xal 


Trương Lập nói: “Không chuẩn đến vậy chứi ” 


Nhạc Dương nói: “May mắn thôi. Nhưng nhất định hắn dùng ống ngắm bội số nhỏ, bằng không 
thì không thể giám sát được động tĩnh trong phạm vi rộng như vậy được. Phải rồi, chúng ta có 
radar mà? Thử xem vị trí của hắn ở đâu.” 


Trương Lập lắc đầu, nói: “Radar chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động thôi.” 
Nhạc Dương lại nói: “Chỉ cần hắn nổ súng là sẽ có vật thể di động liền.” Trương Lập hiểu ra, 
tức thì mở ba lô lấy bộ radar cỡ nhỏ. 


Ngưu Nhị Oa nhìn không chớp mắt, cả hơi thở như cũng ngưng lại luôn. Tâm trạng y lúc nàu 
đang hưng phấn cực độ, đó là cảm giác phấn chấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào 
cạm bấy, tuy rằng vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không nghe được tiếng động, nhưng y đã khóa 
chặt phạm vi hoạt động của đối phương rồi, chỉ cần có gió thổi cỏ lay một chút thôi, ụ sẽ không 
hề do dự nã ngay một phát đạn. “Hai phát súng vừa rồi đều không thấy máu tóe lên, hừ, đang 
thăm dò vị trí của tao hử? Tao đã ngụy trang đến độ gần như hoàn hảo rồi, muốn tìm tao à, 
đừng có mơi Hhù, lại có động tĩnh, đó là cái gì vậy? Hừ, thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra 
chúng đã nhặt được một vài món đồ Merkin cho chúng ta rồi, chẳng trách...” Ngưu Nhị Oa lại 
nổ súng. 


“Tạch! ” Trương Lập đớ người ra, radar còn chưa giơ lên quá đỉnh đầu đã bị phát súng của đối 
phương bắn cho vỡ nát, kiểu này là kiểu gì vậu chứ? 


Lữ Cánh Nam nói: “Bắn từng phát một từ cùng vị trí, kẻ địch chỉ có một tên, mọi người đợi ở 
đây, chớ vọng động. Pháp sư.” Pháp sư Á La gật đầu, cùng Lữ Cánh Nam chia hai hướng trái 
phải len lén lùi về phía sau. 


“Hừm, sao không có động tĩnh gì vậy? ” Ngưu Nhị Oa chăm chăm nhìn vào ống ngắm, bắt đầu 
thấy ngờ vực, nhưng rồi y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn im lìm bất động. Y hiểu rất rõ, 
giữa tau súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn, vốn là một cuộc đọ sức về ý chí và khả năng nhẫn 
nại, kẻ nào trầm tĩnh hơn, kẻ đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. “Chỗ nàu ẩm thấp lạnh lẽo, 
lại có bọn côn trùng ghê tởm, để tao xem chúng mày nhẫn nại được bao lâu? ” Ngưu Nhị Oa 
thảm nghĩ, đột nhiên, trong thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt rất khẽ, dường 
như có thứ gì đang tiến lại gần chỗ nàu. 


“Vòng ra phía sau tập kích hử, biết là chúng mày sẽ giở trò này mà, tao chuẩn bị sẵn quà mừng 
rồi đâu.” Tay trái Ngưu Nhị Oa cầm một thiết bị dẫn nổ, ở đầu dây phía bên kia là một trái lựu 
đạn, chỉ cần y ấn nhẹ, thằng người giả ngụy trang kia sẽ cho những tên đánh lén một niềm vui 
bất ngờ. “Từ phía sau bên trái vòng qua, trên cây à, không... vẫn còn âm thanh, động tác nhẹ 
quá, gần như không nghe thấy được, ở phía sau bên phải, hừm, muốn bao vây tao hả? Chúng 
dừng lại rồi, tốt quá, chúng đã phát hiện ra lễ vật của ta rồi.” Bàn tay Ngưu Nhị Oa bóp nhẹ vào 


Trang 1.929/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thiết bị dẫn nổ, chỉ chờ nghe tiếng kẻ địch rời khỏi tán cây kia. 


Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La đang nấp trên ngọn câu, đích thực đã nhìn thấy một chỗ gồ lên 
được che đậy bằng cành lá, nếu không quan sát kỹ e rằng khó mà nhận ra, cho dù nhìn từ góc 
độ nào cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng được quét vun vào. Nhưng kẻ địch rõ ràng 
đã bỏ qua mất một vấn đẻ, nơi này đâu phải công viên, cũng chẳng có ai đi quét lá rụng cả, vậu 
thì rõ ràng là có người cố ú vun lá rụng lại một chỗ. Vị trí này đích thực cũng là một chỗ rất tốt 
để mai phục bọn Trác Mộc Cường Ba. 


Lữ Cánh Nam ra hiệu bằng tay với pháp sư Á La: “Dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý 
của tên bắn lén đó trước, sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục đối phương.” 


Pháp sư Á La gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nghi hoặc, vị trí này liệu có hơi lộ liễu quá 
không? Lẽ nào tên nàu không sợ có người ở phía sau nhằm vào hắn hay sao? Nhưng Lữ Cánh 
Nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa chừng hơn chục mét, khi cành cây sắp 
chạm đất, hai người liền cùng lúc rời khỏi tán câu. 


Ngưu Nhị Oa nắm bắt được sự thay đổi này một cách chuẩn xác. “Chào mừng đến với Địa ngục! 
” Y ấn nhẹ vào cái nút trên thiết bị dẫn nổ. 


Cành cây vừa chạm đất, đống lá cây vẫn im lìm bất động. “Không ổn! ” pháp sư Á La chợt giật 
thót mình, trong thời khắc đối đầu căng thẳng thế này, con người tuyệt đối không thể nào bình 
tĩnh như vậu được, pháp sư đột nhiên ngoắc cổ tau một cái, bắn dâu móc ngược ra phía sau, đu 
người vút đi. 


“Pháp sư sao lại...” Phản ứng của Lữ Cánh Nam cũng cực kỳ mẫn tiệp, vừa thấy pháp sư Á La 
như vậu, cũng chuẩn bị bắn dâu móc ra. Nhưng lúc ấy, phía trước bỗng bùng lên một luồng sáng 
trắng, liền ngay sau đó, là tiếng nổ đinh tai váng óc! 


Trước khi tiếng nổ vang lên, Ngưu Nhị Oa đã chuyển thiết bị gắn trên tai sang chế độ cách âm, 
sau khi ánh sáng lóe lên, y lại nhanh chóng bật chế độ thu âm khuếch âm, bật dậy tìm kiếm kẻ 
vòng ra sau đánh lén. “Làm sao thế được? Không có người, không có âm thanh, cả tiếng thở 
cũng không? Lẽ nào ta nghe lâm? ” Ngưu Nhị Oa hồ nghỉ tìm kiếm chỗ quả lựu đạn sáng vừa 
nổ, chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại: không có! Xung quanh đó 
không hề có chấm đỏ nào báo hiệu sự tổn tại của vật thể sống. “Âm thanh vừa nấu, tuyệt đối 
không thể nào là ảo giác được, hay là có con vật nhỏ nào đấy? Bị nổ bau mất tiêu rồi? Con mẹ 
nó, mất thời gian của ta.” Ngưu Nhị Oa lại xoay người trở lại điểm phục kích. 


Sau khi Ngưu Nhị Oa quay người bỏ đi, pháp sư Á La mới đưa Lữ Cánh Nam ló đầu lên khỏi 
đâm nước băng lạnh. Khi ánh chớp của lựu đạn lóe lên, pháp sư Á La đã biết là có chuyện gì 
xảy ra rồi, ông xoay lưng về phía ánh sáng, ngửa mặt hú dài một tiếng, tiếng rít phát ra từ phế 
phủ đủ để kháng cự lại âm thanh của quả lựu đạn lóa ấy. Tiếng hú vừa dứt, hiệu lực của lựu đạn 
lóa cũng không còn nữa, pháp sư Á La ngay lập tức tìm thấu Lữ Cánh Nam, dẫn cô đến đảm 
nước gần đó. Lúc này, Ngưu Nhị Oa vẫn đang ở trong trạng thái cách âm. Chỉ trong một chớp 
mắt ngắn ngủi, pháp sư Á La đã dùng chỉ pháp đặc hữu của Mật giáo ra lệnh cho Lữ Cánh 
Nam: nín thở, trầm xuống. 


Lữ Cánh Nam tuy không nghe thấu cũng không nhìn thấu, nhưng xúc giác của cơ thể vẫn còn 
nguyên, hai chân cô đã cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối, biết mình đang ở trong nước 


Trang 1.930/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hoặc đầm lầu, bèn hít sâu một hơi, cùng chìm xuống với pháp sư Á La, náu mình tránh khỏi sự 
tìm kiếm của Ngưu Nhị Oa. 


Ở phía bên kia, uy lực của quả lựu đạn lóa cũng làm kinh động bọn Trác Mộc Cường Ba. Nhạc 
Dương nói: “Là lựu đạn lóa, giáo quan bị phát hiện rồi à? ” 


Nhạc Dương nói đoạn liền định lao ra, nhưng Ba Tang đã vươn tay kéo lại, bình tĩnh nói: “Xông 
ra cũng vô dụng thôi.” Nhạc Dương ngẩn người ra nhìn Ba Tang, anh hiểu, ú của Ba Tang là, cả 
giáo quan và pháp sư Á La còn không đối phó được với tên ấu, mình đi cũng chỉ là tự lao đầu 
vào chỗ chết, nhưng bảo anh tiếp tục đợi ở đây thì trong lòng càng thấy bứt rứt khó chịu. 


Trương Lập cũng lên tiếng: “Giáo quan nói, kẻ địch chỉ có một tên, nếu hắn đang cùng lúc đối 
phó cô ấy và pháp sư, vậy thì chúng ta có thể di động, ít nhất cũng rời khỏi phạm vi giám sát 
của hắn được, Cường Ba thiếu gia, anh thấu...” 


“Đợi đã...” Trác Mộc Cường Ba cũng biết, cần phải lập tức đưa ra phán đoán. Nếu kẻ địch vẫn 
đang giám thị bọn họ, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu gã thầm tính toán, 
tốc độ lan truyền của âm thanh là 340 m/s, sau khi sử dụng lựu đạn lóa, thông thường người 
ném ra phải chờ hai ba giâu mới lao vào vòng chiến. Từ đó, Trác Mộc Cường Ba phán đoán thời 
gian âm thanh vang được tới đây và thời gian kẻ địch cùng pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam chiến 
đấu. 


“Hành động! ” 


Năm người họ lập tức di chuyển theo một hướng khác, nhưng Trát Lỗ đã chân tay mềm nhũn, 
vừa chạy mà lảo đảo như muốn ngã đến nơi. 


Ngưu Nhị Oa đã trở lại vị trí phục kích, lập tức trông thấy phía trước có di động, liền không chút 
do dự nâng súng lên, nã ngay một phát vào người hành động chậm chạp nhất kia. 


“ÁI ” Trát Lỗ đau đớn rống lên, viên đạn đã ghim vào vai trái anh ta, song hình như chưa xuuên 
qua. Trương Lập kêu lớn: “Trát Lỗ trúng đạn rồi! ” Năm người vội vàng nằm phục xuống. Trác 
Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy dâng lên một tia sợ hãi đối 
với kẻ địch nàu. Cùng lúc đối phó với Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La, lẽ nào nhanh như vậu đã 
giải quyết xong rồi ư? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ, hay chúng không chỉ có một tên 
thôi? 


Pháp sư Á La không dám bỏ Lữ Cánh Nam lại, vì cô đang tạm thời mất cả thị lực lẫn thính lực, 
nếu gặp phải kẻ địch cầm súng thì đúng là hoàn toàn chẳng còn chút năng lực phòng ngự nào 
cả. Ông phải đợi Lữ Cánh Nam đỡ được phần nào, sau đó mới có thể chế phục tên kia. Nhưng 
thời gian không đợi người, vừa đỡ Lữ Cánh Nam vào chỗ ẩn nấp, liền nghe thấu tiếng súng vang 
lên. Pháp sư Á La thầm nhủ: “Bọn Cường Ba thiếu gia hành động sớm quá, không ổn, cần phải 
bảo vệ an toàn cho cậu ấu! ” Ông ra lệnh cho Lữ Cánh Nam ẩn nấp tại chỗ, tự bảo vệ mình, kế 
đó, nhanh chóng lao vút ra ngoài. 


Ngưu Nhị Oa chỉ bắn có một phát, tất cả kẻ địch đều đã nằm phục xuống. Trên khóe miệng 
khẽ lộ ra một nụ cười, có độ khó thì mới kích thích chứ. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấu 
người vừa nãy, lúc nàu, trong thiết bị gắn bên tai chợt vang lên tiếng động báo hiệu phía sau 
lưng v có vật thể đang di động. “Hừm? Lần này lại là gì nữa đây? Lợn rừng à? ” 


Trang 1.931/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Qua Ba Đại Địch ô 


Pháp sư Á La đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của Ngưu Nhị Oa, khi ông sắp tiếp cận 
được y, Ngưu Nhị Oa bỗng ngoảnh đầu lại, pháp sư liền ném ra một cành cây, ông biết khả 
năng xạ kích của đối phương rất chuẩn xác, nên hụ vọng bằng cách này có thể phân tán được sự 
chú ú của kẻ địch. 


“Tạch! ” Một phát đạn của Ngưu Nhị Oa đã bắn vỡ tét khúc câu, nhưng pháp sư Á La đã lao tới 
trước mặt ụ rồi. Ngưu Nhị Oa giương họng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể pháp sư Á La 
nghiêng đi một cái. “Tách! ” Một viên đạn bay vào khoảng không, còn chân pháp sư Á La đã 
vút tới ngau phía trước. Y vội giơ ngang súng lên chặn cú đá đó lại, pháp sư Á La liền mượn thế 
hất văng luôn khẩu súng đi. Ngưu Nhị Oa vội lộn ngửa về phía sau, đồng thời rút ở hông ra một 
con dao ngăm bén nhọn, lúc chạm chân xuống đất đã từ trái sang phải, vung ra một đòn. Pháp 
sư Á La tức thời rụt chân về. 


Ngưu Nhị Oat tau cẩm dao găm, đâm nhầu hai ba phát, lưỡi dao phát ra tiếng rít gió “vù vù”. Y 
thảm nhủ: “Đây là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội Mũ Nồi Đỏ, mặc xác mày là ai, 
dùng để thử uy lực của nó một phen cũng tốt.” Nghĩ thì nghĩ vậu, nhưng chân v lại đột nhiên hất 
lên, một mảng đất bùn bắn tung về phía pháp sư Á La. Pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại, 
thân người nghiêng đi, chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa khe hở của đám bùn đất, biết 
rằng đó là lưỡi dao găm đâm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai 
chân như thần long xuất hải, liên tiếp tung lên mấy cước. 


Ngưu Nhị Oa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngả ra sau, con dao găm 
ném vút ra như phi đao, đồng thời vuốt tay bên hông một cái, lại cảm một khẩu súng lục M500. 
Pháp sư Á La biết rõ uy lực của loại vũ khí nàu, tức thời vươn tay bắt lấu con dao găm, lật cổ tau 
ném ngược trở về. Ngưu Nhị Oa thậm chí còn chưa kịp nổ súng, đã bị mũi dao đâm trúng cổ 
tau. Lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sau, Ngưu Nhị Oa cười gần một 
tiếng, chân đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa, tay trái vớt lấy khẩu MB0OO, xoau 
người bỏ chạy, song vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng, hoàn toàn không cần ngắm 
nghía gì cả. 


Pháp sư Á La thấu hướng v chạy không phải nơi Lữ Cánh Nam đang ẩn nấp, cũng không truụ 
kích, quay đầu lại nhìn, chỉ thấu khẩu M110 kia cũng đã chìm xuống đầm lầy, không thấu bóng 
dáng đâu nữa, bèn thở dài một tiếng, trở lại chỗ Lữ Cánh Nam. 


Khi Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La quay lại chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba, pháp sư trầm giọng 


nói: “Hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc tạm thời cũng không dám lại gần chúng ta 
quá đâu.” 


Ba Tang hỏi: “Ai vậy? ” 


Pháp sư Á La lắc đâu: “Toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạu, 
dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm, chắc là đã bị thương từ trước khi chúng 
ta đến đây, khả năng rất lớn chính là kẻ chạy trốn khỏi Tước Mẫu. Thật đáng tiếc, không cướp 
được vũ khí của hắn.” 


Nhạc Dương và Trương Lập thấu Lữ Cánh Nam được pháp sư Á La dìu trở về, vội cuống quút 
hỏi han: “Giáo quan không sao chứ? ” “Giáo quan, không vấn đề gì chứ? ” 


Trang 1.932/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không sao, hơi sơ ý thôi.” Thị lực và thính lực của cô cũng đang dần 
dân hồi phục. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Không có chuyện gì thì tốt. Trát Lễ bị thương rồi.” 


Chỉ thấu Trát Lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc: “Ta tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi.” Cánh 
tay anh ta đã được băng bó lại, thực ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi 
không ngừng mà thôi. 


Pháp sư Á La bước lại nói: “Phấn chấn lên, cậu không việc gì đâu.” Ông bóp nhẹ vài cái quanh 
vết thương của Trát Lỗ, máu liền ngừng chảy tức thì. Sau đó, pháp sư lại nghĩ ngợi giây lát, rồi 
bẻ một cành cây, đâm vào vài chỗ trên người Trát Lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, 
nhưng chỉ chốc lát sau, Trát Lỗ đã lại kêu lên: “Tay ta không còn cảm giác gì nữa, phải chăng 
tay ta đứt rồi? ” 


Pháp sư Á La vỗ vỗ lên cánh tau anh ta mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì đâu, nếu kịp thời tìm 
được Qua Ba Đại Địch ô, cậu sẽ lành lặn như chưa bao giờ bị thương vậy. Chúng ta đi thôi, 
không biết quanh đây có còn tên địch nào khác nữa không, vả lại, tên kia cũng có thể quay lại 
bất cứ lúc nào.” 

Nhạc Dương gật đầu nói: “Phải đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí.” 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Trát Lỗ, còn đi được chứ? ” 


Trát Lỗ gật đầu: “Đi được.” Nghe nói Qua Ba Đại Địch ô có thể trị khỏi vết thương của mình, 
anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. 


Bảy người tiếp tục tiến về hướng Gia Qunh, chỉ có điều, vì không thể đưa Trát Lỗ đu bau bằng 
dây móc, nên tốc độ giảm ởi rất nhiều. 


Ngưu Nhị Oa phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ: “Kẻ toàn thân đầy bùn đất đó rốt cuộc 
là ai? Những kỹ thuật mình học được trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như đều không 
có tác dụng gì với hắn? Lẽ nào thằng cha Merkin đó đã chơi mình? Không, là tên kia quá mạnh! 
Trác Mộc Cường Ba, lần này mày may mắn, nhưng tao không bỏ cuộc như vậy đâu, hãy đợi 
đấu! ” 


Ngưu Nhị Oa trở lại khoảng rừng mà v trú ẩn mấy hôm nay. Khước Ba đã đợi sẵn ở đó, thấu ụ 
trở về liền vội vàng chạy lại nói: “Trướng của đại vương đã đi qua chỗ khe núi rồi. Hả, sao ngươi 
lại bị thương vậy? ” 


Ngưu Nhị Oa cười gần đáp: “Vết thương vớ vấn thôi. Không sao. Phải rồi, ngươi có biết bọn 
Trác Mộc Cường Ba đó đến đây làm gì không? ” 


Khước Ba băng bó vết thương cho Ngưu Nhị Oa, đoạn nói: “Chúng đến tìm lão già kia.” 
“Tìm lão già ấu, tại sao? ” 


“Chuyện này thì ta không biết, có điều ta nghĩ, rất có thể liên quan đến công chúa Tước Mẫu. 
Ha ha, tính ra thì ả công chúa ấy giờ chắc là mù hẳn rồi.” Khước Ba bật cười âm hiểm. 


Ngưu Nhị Oa cũng cười lạnh lẽo: “Hừ, kế hoạch này của các ngươi cũng ác độc thật đấu. ” 


Trang 1.933/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khước Ba đột nhiên phẫn nộ nói: “Nếu không phải lão già đó đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của 
chúng ta vốn hoàn toàn không có kẽ hở nào.” 


Ngưu Nhị Oa rút cánh tau đã được băng bó về, lại lấu ra một khẩu súng bắn tỉa loại AW338, nói: 
“Ta chẳng hứng thú gì với âm mưu của các ngươi cả, có điều tên Trác Mộc Cường Ba muốn gặp 
lão già ấy, thì ta nhất quyết không cho hắn được như ý. Đi thôi, đến trướng của đại vương các 
ngươi đi.” Y liếc nhìn bãi mìn đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ, lòng thầm suy tính: 
“Nếu như, có thể dụ bọn chúng đến chỗ này...” 


“Cường Ba thiếu gia, vết xe càng lúc càng rõ hơn, chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi.” Nhạc 
Dương quan sát xong liền báo cáo với Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: “Tốt lắm. Trát Lỗ, còn cố được không? ” 


Trát Lễ đã đầm đìa mồ hôi, nãy giờ vẫn được Trác Mộc Cường Ba đỡ đi. Anh ta nghiến răng 
nói: “Được.” 


Trương Lập hỏi: “Còn bao xa nữa thì đến Gia Quùnh? ” 


Trát Lỗ đáp: “Không xa nữa đâu. Gia Quỳnh không phải thành trấn, mà chỉ là một điểm đóng 
quân, mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ vượt quá một ngày đường cả.” 


Cứ đi như vậu thêm một hồi nữa, bước chân Nhạc Dương dần dần chậm lại, những người khác 
cũng thả bước chậm theo, duy chỉ có Trát Lễ là hoàn toàn không cảm thấy gì. Dưới đất có dấu 
chân ngựa được bọc kín bốn vó quay ngược trở lại, sâu trong rừng thấp thoáng có tiếng ngựa thở 
rất nhẹ, xung quanh an tĩnh đến độ bất bình thường. Nhạc Dương lặng lẽ nói: “Có mai phục.” 


“Biết rồi.” Trác Mộc Cường Ba nói. Một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống, gã ra 
lệnh: “Ân nấp! ” Sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau, mỗi người nấp 
bên dưới một thân cây lớn, ngắng đầu nhìn lên. Bọn họ đều hiểu rõ, kẻ địch đang nấp trên câu. 
Khả năng ẩn mình của những tên nàu không xuất sắc gì cho lắm. Trát Lỗ được Trác Mộc Cường 
Ba kéo lôi đi, mang đến bên dưới một gốc cây. Anh ta hỏi: “Gì thế? ” 


Trác Mộc Cường Ba thì thào: “Đừng lên tiếng.” 


Kẻ địch trên cây bị lá câu che khuất tầm nhìn, không thể trông thấy bọn Trác Mộc Cường Ba 
bên dưới, còn mấy người nhóm Trác Mộc Cường Ba lại có thể nhìn xuyên qua kẽ lá trông thấy 
một vài cánh ta và cẳng chân lộ ra. Họ trao đổi ý kiến từ xa trong giây lát, đám người này đại 
khái có chừng hai mươi tên, đều ăn mặc theo kiểu người bản địa, cũng có nghĩa là, tỉ lệ xuất 
hiện vũ khí hiện đại rất thấp, bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. 


Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên câu đã hết kiên nhẫn, có cảm giác không biết 
những kẻ bị bao vây kia ở đâu, còn mình ngược lại đã bị lộ. “Những kẻ bên dưới mau ra đâu, các 
ngươi đã bị bao vây rồi! ” Đối phương dùng tiếng Tạng cổ. 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau cười cười, bọn họ đương nhiên không thể cứ thế 
bước ra được. Nhưng Trát Lỗ đã kêu toáng lên: “Ba Trát đội trưởng có phải không? Tôi nghe 
thấu tiếng của ngài rồi. Tôi đây mà, Trát Lễ đây! Văn thư Trát Lễ đây! Các người đừng bắn tên! 


Trang 1.934/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Người trên cây trả lời: “Trát Lễ? Ngươi là Giang Dũng Trát Lễ? Không phải ngươi đang bị nhốt 
ở Tước Mẫu à? ” 


Trát Lỗ nói: “Đúng thế, nhưng tôi được thả trở về rồi! Ba Trát đội trưởng, đúng là ông rồi, đại 
vương ở đâu thế? Tôi muốn gặp đại vương! ” Nói đoạn, liền định nhồm dậy ra phía ngoài. Trác 
Mộc Cường Ba khẽ kéo một cái, Trát Lễ liền không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết ngoảnh 
đầu lại giận dữ với gã. Trác Mộc Cường Ba nói: “Đợi đã.” Gã có cảm giác rất rõ rệt, sự việc 
không đơn giản như vậy, câu hỏi của tên Ba Trát đội trưởng đó đầy vẻ nghỉ hoặc. 


Quả nhiên, một người khác trên cây đã lên tiếng: “Đừng nghe hắn, Giang Dũng Trát Lỗ đã chết 
trong nhà lao ở Langbu rồi, chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Đám người này 
muốn ám sát đại vương của chúng ta, giết hết bọn chúng đi! ” 


Sắc mặt Trát Lỗ tái mét, lớn tiếng quát lên: “Ngươi! Ngươi là ai2 Ngươi nói bậu! ” 


Người kia nói: “Nếu ngươi là Trát Lỗ, vậy có dám đứng ra chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không? 


% 


Trát Lỗ nói: “Có gì mà không dám! Ta chính là Giang Dũng Trát Lễ! Nếu các ngươi là hộ vệ của 
đại vương, thì chắc chắn sẽ nhận ra tal ” 


“Đồ ngốc, cạm bẫy đấy! ” Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở. 


Trát Lỗ mặc kệ lời cảnh cáo của Trác Mộc Cường Ba, vận sức xé rách vạt áo, lao ra khỏi chỗ 
Trác Mộc Cường Ba và anh ta đang nấp, đứng giữa khoảng trống kêu lên: “Tôi chính là...” Lời 
còn chưa dứt, một mũi tên đã lạnh lùng “vù” một tiếng bắn tới. Trát Lỗ ngây người ra nhìn mũi 
tên, không kịp có bất kỳ phản ứng gì, mau mà Trác Mộc Cường Ba theo sát phía sau, đột nhiên 
chồm lên như hồ vồ mồi, ấn cả người Trát Lỗ xuống đất, nên mới thoát nạn. Hai người lăn tròn 
mấy vòng nấp vào bên dưới một gốc câu khác, lần này thì Trát Lỗ không dám nhao ra nữa, chỉ 
run run giọng hỏi: “Tại sao? Họ không tin ta à? ” 


Chỉ nghe giọng Ba Trát đội trưởng vang lên: “Hắn chính là Trát Lỗ! Lụ Ca, tại sao ngươi bắn 
tên? ” 


Lú Ca nói: “Ta nhận được tin Trát Lỗ đã chết từ lâu rồi, sao hắn lại xuất hiện ở đâu được chứ? 
Nhất định là đã cấu kết với bọn người Langbu, mưu đồ ám hại đại vương của chúng ta.” 


Ba Trát nói: “Vậy thì cũng phải hỏi cho rõ rồi mới tính chứ. Tất cả vệ binh của ta nghe đâu, 
không ai được bắn tên! ” 


Lú Ca gần giọng quát: “Ba Trát, ngươi chớ quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Tuy 
đám vệ binh đó đều là người của ngươi, nhưng, ngươi dám làm trái lệnh của đại vương ư? ” 


Ba Trát lầu bầu một tiếng: “Khốn kiếp! ” rồi không nói năng gì nữa. Chỉ nghe người tên Lý Ca 
kia hạ lệnh: “Xuống dưới, giết sạch hết bọn chúng cho ta, không được để tên nào sống mất! 
Vừa nãy các ngươi cũng thấy động tác của chúng rồi đó, bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt 
đối không được mềm lòng! Bằng không, người bị giết chính là các ngươi đấy.” 


Nhạc Dương ở phía xa dùng tay ra hiệu hỏi xem phải làm sao. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm 
khó xử, nếu ra tau ở đâu, tức là đã kết thù kết oán với người Yaca rồi, vậu liệu còn có thể mời 


Trang 1.935/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


được Đại Địch ô của họ nữa hay không? Nếu không ra tay, lẽ nào ngồi một chỗ chờ chết? Đúng 
là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Gã đưa mắt nhìn sang phía pháp sư Á La, hỏi xem có cách 
gì chế phục được đám vệ binh nàu không. Pháp sư Á La nhè nhẹ lắc đầu, số lượng quá đông, 
mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của đám dũng sĩ này rồi, không giết chết họ, họ nhất 
định sẽ cứ bám lãng nhẫng không buông. 


Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ tàng cây trèo xuống, càng lúc càng đến gần chỗ bọn Trác 
Mộc Cường Ba ẩn nấp, ra tay cũng không ổn, không ra tay cũng không xong. Cây cung trong 
tay Nhạc Dương kéo ra rồi lại đưa về, chỗ nắm tay đã bị mồ hôi anh thấm đẫm, tình thế cực kù 
nguy cấp. 


Đúng lúc ấy, trong rừng chợt vọng ra một tiếng gầm vang như sấm động: “Dừng tay! ” 


Nghe thấy tiếng quát đó, đám binh sĩ Yaca liền lần lượt buông vũ khí xuống. Mấy người bọn 
Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm nghỉ hoặc, chỉ thấy trong rừng có một cỗ xe ngựa lọc cọc chạu 
ra, bốn con chiến mã trắng như tuyết đều được mặc giáp, to lớn giống hệt nhau, mỗi con đều 
toát lên khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ đều hướng về phía cỗ xe qườ bái, người đánh xe lạnh 
lùng quét ánh mắt nhìn bọn họ, xem ra thân phận và chức vị của y cũng cao hơn đám hộ vệ của 
đại vương này rất nhiều. 


Trát Lễ lại xông ra ngoài, nước mắt đầm đìa chảy xuống: “Đại vương? Đại vương? Thần là Trát 
Lỗ, là Giang Dũng Trát Lỗ đây! Cuối... cuối cùng cũng gặp được đại vương rồi! ” 


Ba Trát, một người cao lớn chắc nịch, gương mặt hơi rỗ, tay cầm một cây rìu bước tới, quù 
xuống bên cạnh Trát Lỗ, đồng thời nói với anh ta: “Không phải đại vương, mà là Địch ô đại 
nhân tân nhiệm của Yaca chúng ta. Ba Trát bái kiến Địch ô đại nhân. ” 


Địch ô đại nhân trong xe nói: “Lụ Ca đâu? ” 


Ba Trát lắp bắp nói: “Vừa... vừa nãy khi đại nhân tới, hắn liền chạy mất rồi. Thuộc hạ vô năng, 
không giữ hắn lại được.” 


Địch ô đại nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng: “Quả nhiên là vậy.” Đột nhiên ngữ khí biến đổi, 
trầm giọng nói: “Người bạn ở trong rừng, ngươi theo dấu ta cũng khá lâu rồi nhỉ! Nếu không 
phải đến tìm ta, thì mau mau ởi đi! ” Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ 
gì đó bay vút ra. Vừa trông thấu tấm màn hơi hé lên, pháp sư Á La liền thảm thở phào một hơi. 


Phía đằng xa, Ngưu Nhị Oa “4á” lên một tiếng, cánh tay bị thương của v lại bị thứ gì đó đâm 
trúng. Lần này, y thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì, thì đã bị đâm xuyên qua rồi. Vết 
thương cực nhỏ, nhưng cảm giác đau đớn thì lại mạnh hơn bị dao găm đâm phải gấp mười lần. 
Ngưu Nhị Oa ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy thứ đó xuyên qua bàn tau của y rồi cắm ngập 
vào thân câu, chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liên cẩn thận rút ra xem, không ngờ đó chỉ là 
một cây kim bạc, giống loại vẫn thường sử dụng trong trung , mảnh như sợi tóc. Y biến sắc, vội 
nhặt khẩu AW338 dưới đất lên chạy đi, đồng thời hỏi Khước Ba: “Lão già ấy rốt cuộc lai lịch thế 
nào? ” 


Khước Ba đanh mặt nói: “Không biết, ta chỉ biết lão ta lợi hại đến mức không giống con người 
nữa. Thật đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta để lại cũng bị lộ rồi.” 


Ngưu Nhị Oa nói: “Nghĩ cách gọi hắn đến đây, nói không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta. 


Trang 1.936/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ừm, bọn chúng đến đây vì ả đàn bà mù kia chứ gì, chắc không lâu sau sẽ phải trở lại Tước Mẫu? 
Chúng ta có thể sắp đặt một chút chướng ngại trên đường về của chúng, đi theo tal ” Nói đoạn, 
hai người liền chạy vụt đi. 


Trong rừng, bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã đứng cả ra. Tuy bọn họ không quen biết vị Địch ô 
đại nhân này, nhưng có vẻ ông ta cũng không ác ú gì với họ. Trát Lỗ không quên mục đích 
chuyến ởi lần này, vội nói: “Địch ô đại nhân, mấy người Langbu, à không, là mấy người Giáp 
Mễ này, họ có chuyện muốn xin gặp, cầu xin ngài...” 


Địch ô đại nhân ngắt lời nói: “Ta biết rồi. Giang Dũng Trát Lễ phải không, ba năm trước ngươi 
bị oan uống rồi, giờ ngươi có thể trở về, đại vương mà gặp hẳn sẽ vui lắm. Ngươi và Ba Trát trở 
về trướng của đại vương trước đi.” 


Ba Trát kinh ngạc lắp bắp: “Địch ô đại nhân, vậy ngài... ” 


Địch ô đại nhân lại nói: “Ta nói chuyện với mấy người Giáp Mễ này một lát, các ngươi không 
cần bảo vệ ta. Tôn Ma ở lại, những người khác đều trở về đi. Ba Trát, ngươi trở về bẩm báo với 
đại vương, cứ nói là suụ đoán của chúng ta đã được chứng thực rồi, còn chuyện Lý Ca thì không 
cần nhắc đến làm gì.” Ba Trát và đám thuộc hạ nhận lệnh, liền đưa Trát Lỗ về chỗ trướng của 
quốc vương Yaca, chỉ để lại một người tên là Tôn Ma, cũng chính là người đánh xe kia. 


Đợi bọn người Ba Trát đi xa hắn, pháp sư Á La mới lên tiếng: “Cuối cùng cũng tìm được ngài 
rồi.” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều đần mặt ra, chỉ nghe vị Qua Ba Đại Địch ô phía sau tấm màn phủ 
kia không ngờ cũng đáp lại bằng tiếng Trung: “Cuối cùng tôi cũng đợi được mọi người rồi.” 
Giọng nói đó nghe thật quen thuộc. 


Đến khi vị Qua Ba Đại Địch ô ấy vén tấm màn xe lên, cả bọn lại càng kinh ngạc thốt lên: “Pháp 
sư Tháp Tây! ” Vị Địch ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe ấy, tuy đã khoác lên mình tấm 
áo đen tuyển của vu sư, đầu đội khăn, tai và mũi đều đeo vòng, nhưng đó không phải pháp sư 
Tháp Tây thì còn là ai vào đâu được nữa? Chẳng trách giọng nói tiếng Trung vừa nãy nghe sao 
lại quen tai thế. 


“Rốt cuộc là thế nào đây? ” 
“Pháp sư Tháp Tây, không phải ngài đã... ” 
“Sao ngài lại trở thành Đại Địch ô của Yaca thế? ” Cả bọn nhao nhao hỏi. 


Pháp sư Tháp Tây khẽ mỉm cười, ôn tồn nói: “Tôi bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa 
rồi. Chỉ còn biết ở đâu đợi mọi người thôi. Tôi biết, mọi người nhất định sẽ tìm được đến đâu 
mà. Lên xe ngồi trước đã.” 


Trải nghiệm của pháp sư Tháp Tâu 

Trong xe rất rộng rãi, ngồi bảu tám người mà cũng không hề có cảm giác chật chội. Thấy cả 
bọn đều đã ổn định trên xe, pháp sư Tháp Tây mới nói: “Tôi hỏi trước nhé, chuyện mọi người 
đến đây tìm tôi là thế nào vậy? ” 


Trác Mộc Cường Ba trả lời: “Là thế nàu, chúng tôi ở Tước Mẫu...” Gã lần lượt kể sơ qua chuyện 


Trang 1.937/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bị bắt giam ở Tước Mẫu, sau đó bị ép đến Yaca mời Đại Địch ô đến xem bệnh mắt cho công 
chúa, đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn bị giữ lại làm con tin... cho pháp sư Tháp Tây nghe. 
Những điểm nào chưa được rõ ràng lắm, mấy người Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, Trương Lập... 
lại bổ sung thêm. 


Pháp sư Tháp Tây nhíu mày nói: “Chỉ có bốn ngày thời gian, giờ đã qua hai ngày rồi, cũng tức 
là, nếu hai ngày nữa không kịp trở vẻ? Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ bị giết chết? ” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Đúng vậy.” 
Pháp sư Tháp Tây lập tức nói: “Tôn Ma, đi Nhật Mã Ca Tùng. ” 


Tôn Ma ở bên ngoài nói vọng vào: “Địch ô đại nhân, giờ hơi muộn rồi, trên đường trời sẽ tối 
mất.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Trời tối thì đốt đuốc lên, chúng ta muốn đến bờ biển Sinh Mệnh trước 
khi trời sáng. Đi thôi.” 


Tôn Ma “vâng” một tiếng, rồi giật dâu cương, bốn con ngựa liền tung vó, lao vụt đi trong rừng 
già. 

Không biết vì tâm trạng căng thẳng, hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không 
biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, ba phút đầu tiên từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức 
yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cán lên đất bùn phát ra những âm thanh “lẹt bẹt.” 


“Pháp sư Á La nói, chắc chín mươi phần trăm, có phải chính là chuyện này không ạ? ” Cuối 
cùng, Nhạc Dương vẫn không nhịn được, cất tiếng hỏi. 


Pháp sư Á La còn chưa kịp cất tiếng, pháp sư Tháp Tây đã đáp lời thau: “Chuyện nàu, thật hết 
sức xin lỗi mọi người, trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quvết 
định. Lúc ấu, chúng tôi nghĩ thế này, vì lúc xuất phát có nhiều người, lại phải chăm lo cho nhau, 
chúng tôi sợ đối thủ đến Bạc Ba La thần miếu trước, vì vậy tôi quyết định một mình đi trước. 
Nếu chỉ một mình tôi, thì tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả chúng ta rất nhiều.” 


“Ngài, sao có thể làm được vậy? Lúc đó chúng ta đang lênh đênh trên biển ngắm mà? ” Trương 
Lập không ghìm được vội hỏi ngay. Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng 
biển tối tăm xòe bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thấu năm ngón ta, xung quanh lại còn vô số 
loài quái vật ăn thịt rình mò chầu chực. 


Pháp sư Tháp Tâu mỉm cười nói: “Cũng nhờ vào bộ trang bị nổi được mà cậu thiết kế ra đấu! ” 


Trương Lập sực hiểu ra: “Pháp sư muốn nói đến, quả bóng bơm khí đó à! ” Anh đã nhớ ra, quả 
bóng bơm bằng khí nén đó không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống, mà trên mặt 
nước cũng là một cái phao rất tốt, khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, đồng thời cũng 
khiến quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm: 
“Nhưng mà, ngài rời thuyền như thế nào vậy? Chúng tôi đều không chú ý thấu.” 


Pháp sư Tháp Tây tiếp tục nói: “Lúc đó, mọi người đã đói đến mắt hoa đầu váng rồi, ý chí còn 
đang giãy giụa trên lằn ranh giữa tỉnh táo và hôn mê, trong bóng tối mù mịt ấu, tôi lẳng lặng rời 
đi, mọi người tự nhiên không thể phát giác ra được. Tôi và pháp sư Á La đều đã tu luyện Thiên 


Trang 1.938/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhật hành, mấy tháng không ăn gì cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng mọi người thì không thể.” 
Nhạc Dương nói: “Pháp sư Á La cũng thật là, lúc ấu phải nói với chúng tôi một tiếng chứ, còn 
gạt mọi người bảo là pháp sư Tháp Tây đã đi rồi, chúng ta còn tưởng ngài... chậc, Cường Ba 
thiếu gia còn rất thương tâm nữa đó.” Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng ngữ khí đầy sự bất mãn 
và chất vấn, tựa như đang trách móc pháp sư Ä La vẫn không tin tưởng bọn họ vậu. 


Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: “Không thể trách pháp sư Á La được, ông ấy chỉ là một Hạ vị 
Cách quả, không có lệnh của tôi, tự nhiên không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn 
thám hiểm của Cường Ba thiếu gia tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi, chúng tôi cũng 
không dám đảm bảo người nào cũng đáng tin cậy cả, có phải không? ” 


Nhạc Dương lập tức nhớ đến Triệu Trang Sinh, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng. 


Trong xe lại rơi vào một khoảng lặng ngắn, Trương Lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, 
bèn cất tiếng: “Nhưng mà cũng may. Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được pháp sư Tháp Tâu 
rồi, càng không thể ngờ, pháp sư lại trở thành Đại Địch ô của vương quốc Yaca nữa. Nhưng mà 
chúng tôi nghe nói, Đại Địch ô của Yaca từ tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn một tháng 
trước cơ mà, chuyện này là như thế nào vậy ạ? ” 


Pháp sư Tháp Tây mỉm cười đáp: “Nói chuyện mọi người đến Tước Mẫu như thế nào trước, 
được không? ” 


Trương Lập thoáng ngây người, sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cập bờ, lên tầng bình 
đài thứ nhất, rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người Qua Ba, và lên được tầng thứ hai 
từ chỗ đó, sau đó lại đi về phía Tây, cuối cùng đến được Tước Mẫu. 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu, nói: “Ừm, mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong Hương Ba La 
Mật quang Bảo giám.” 


Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Sao ạ? Pháp sư không đi theo lối đó sao? ” 


Pháp sư Tháp Tây lắc đầu: “Ứm, khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong Hương Ba La Mật quang 
Bảo giám, vì tư liệu trong tay cho thấu, trong quãng gần trăm cây số bị sương mù phong tỏa trên 
dãy Himalava này, có hai mạch núi tỏa rộng xuống phía dưới thành hình chóp, mỗi tầng bình 
đài áng chừng rộng mấy trăm cây số, trong đó lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị, như 
vậy ởi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nên tôi không đi theo tuyến đường đã vạch trên bản 
đồ, mà từ tầng thấp nhất trèo thẳng lên.” 


“Gì ạ? ” Lần nàu không chỉ có Trương Lập, ngoài pháp sư Á La ra, những người khác đều lộ vẻ 
kinh ngạc, cả Lữ Cánh Nam cũng bất giác ngồi thẳng người lên. Phải biết rằng, trong tay họ có 
các công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ nơi tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần 
nhau nhất, vậu mà cũng khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Pháp sư Tháp Tâu chẳng những 
không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa còn leo qua hơn hai nghìn mét vách đá hình 
vòm cong vào bên trong, sức người sao có thể làm được điều đó cơ chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba kinh sợ đưa mắt nhìn pháp sư Á La, xem ra những Mật tu giả nàu không 
đơn giản chỉ là mấy tháng không ăn không uống, bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến 
cực hạn trong cực hạn chịu đựng của cơ thể con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra, 
pháp sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tảng bình đài 


Trang 1.939/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thứ ba, thời gian cũng chỉ mất khoảng ba đến năm ngày, còn bọn họ đi trong rừng thì mất 
những hai tháng trời, chẳng trách pháp sư lại có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn 
một tháng trước. Nhưng mà, tại sao ông ấy lại không đến thẳng Bạc Ba La thần miếu luôn nhỉ? 


Hà 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Nghe khó tin lắm phải không? Kha kha, nhưng mọi người thử nghĩ 
xem, năm xưa người Qua Ba đến đây, chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để leo lên 
các tảng phía trên thôi sao? Chẳng những vậy, họ còn vận chuyển theo cả những tượng Phật 
vàng và các báu vật nhà Phật nặng đến cả vạn tấn nữa. Được rồi, để tôi kể tiếp nhé. Khi đó tôi 
đến tầng bình đài thứ hai, là một thảo nguyên ở phía Bắc nơi này, chỗ đó rất gần nơi ngắn nhất 
giữa tầng thứ hai và thứ ba, hơn nữa tôi cũng phát hiện, thì ra nơi này quả có người sinh sống, 
bọn họ đã sinh sôi trên vùng đất này hơn một nghìn năm nay rồi. Chỉ là, bọn họ dường như 
không có nhiều thay đổi, vẫn giữ lại các tập tục của nghìn năm về trước, hoàn toàn không hẻ 
hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi tôi đến lúc đó, 
gọi là Côn Ba Thác, một vùng đất của vương quốc Yaca này...” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, họ đã từng nghe Địch ô An Cát Mẫu nói về nơi nàu, tóm 
lại là một nơi rất gần với tảng bình đài thứ ba. 


Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục kể: “Những người dân du mục trên thảo nguyên này cũng vẫn 
hiếu khách như nghìn năm trước vậy, tôi ở lại nhà một mục dân tên là Thất Châu hai ngày. Lúc 
đó tôi cũng nôn nóng quá, không để tâm mấy đến những điều Thất Châu nói về người Thượng 
Qua Ba. Tôi nghĩ, biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người Thượng Qua Ba, dù có chuyện 
không hay, muốn rút lui mà không tổn hại gì chắc là cũng làm được.” Nói tới đâu, pháp sư Tháp 
Tây không khỏi ủ rũ mặt màu. 


Nhạc Dương nói: “Pháp sư Tháp Tây, ngài vừa nói mình bị thương rất nặng, không thể ởi lại 
được nữa? Chính là do những người Thượng Qua Ba đó gây ra ư? ” Cả bọn đều không khỏi lạnh 
người. Nếu cả pháp sư Tháp Tây mà cũng không thoát được đám người Thượng Qua Ba ấy, vậu 
thì bọn họ làm sao vượt qua được khu vực người Thượng Qua Ba kiểm soát đây? 


Pháp sư Tháp Tây không trả lời, châm chậm lật tấm chăn da dê phủ lên đùi mình ra. “ÁI ” Bọn 
Trác Mộc Cường Ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy hai chân pháp sư từ đầu 
gối trở xuống đã bị cắt đứt, giờ chỉ còn lại hai bắp đùi. 


“Chuyện này là như thế nào vậy? Người Thượng Qua Ba cũng thật quá tàn nhẫn rồi! ” Trương 
Lập kích động đứng hắn dậu. 


Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng: “Nói ra thật xấu 
hổ, tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người Thượng Qua Ba nào thì đã bị trọng thương rồi.” 


Trương Lập ngạc nhiên thốt: “Sao... sao lại vậu được? Có phải bị trúng cạm bẫy không? ” 


Pháp sư Tháp Tây lắc đầu cười khổ: “Cũng không phải cạm bẫy, thứ này, chắc là mọi người biết 
đấu.” Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía Ba Tang đầy ẩn ú. Trong mắt Ba Tang lập tức xuất hiện 
vẻ sợ hãi hệt như của pháp sư Tháp Tây, những người khác cũng đều tức thì hiểu ra. “Chó sói! 
Là chiến lang của người Qua Bal ” Nhạc Dương thết lên. 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu: “Đúng thế, tôi không thể ngờ, vừa mới lên tầng bình đài thứ ba, đã 


Trang 1.940/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán bọn chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra 
tau trước, chẳng thể nào ngờ... tôi lại không phải đối thủ của bọn chúng! Tôi vừa đánh vừa lùi, 
lùi mãi đến mép tầng bình đài thứ ba, vốn định lợi dụng dây móc tạm thời xuống tầng bên dưới, 
càng không ngờ được rằng...” Sắc mặt pháp sư Tháp Tây chợt biến đổi: “Bọn sói đó, chân của 
chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng những móng vuốt sắc bén lại có thể chạu thẳng băng trên 
vách đá cực hẹp, vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình, kết quả là ngã từ tầng thứ ba xuống, 
đừng nói chỉ gãu mất một đôi chân, không chết đã là một kỳ tích rồi đó.” 


“Sao... sao lại thế được? Lẽ nào, pháp sư Tháp Tây mà cũng không đánh lại được một bầy sói? 
” Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Cậu chưa gặp bọn sói ấy nên không biết. Tôi cũng chưa từng gặp bầu 
sói nào như thế cả, trận thế của chúng có tấn công lại có cả phòng thủ, nhanh như tia chớp, 
lặng lẽ như bóng ma, đừng nói là đánh, chỉ riêng chống trả những đợt tấn công liên tiếp từ khắp 
bốn phương tám hướng đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi. Cảm giác của tôi là, bầy sói này là 
một chỉnh thể thống nhất, giống như một đội quân vậy, chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn 
công, có chiến sĩ bổ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tâm nhìn của kẻ 
địch. Tôi nghĩ, đó chắc chắn là chiến lang của người Thượng Qua Ba rồi. Quả thực vô cùng đáng 
SỢ.” 

Trên trán Ba Tang rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm, những lời tả của pháp sư Tháp Tây làm anh 
ta nhớ lại cảnh tượng năm đó nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bầu 
sói đồ sát ra sao. 


“Cả pháp sư Tháp Tây cũng không thể đối phó với chiến lang của người Thượng Qua Ba hay 
sao? Vậy chúng ta sao...” Nhạc Dương lầm bẩm. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã 
hiểu ra rồi, đàn sói ấy cũng có phạm vi lãnh địa của riêng chúng, giữa các lãnh địa có những 
vùng đệm, mà lãnh địa và tuuến đường di chuyển của chúng là cố định, chỉ cần không xâm nhập 
vào vùng lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được 
một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ ba, chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không 
vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ ba, mà là ở 
mọi người. Mọi người có biết, đám hộ vệ kia tại sao lại ngăn cản mọi người, còn tôi tại sao lại 
phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậu không? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Không biết.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Kẻ hạ lệnh bao vây mọi người lúc nãy tên là Lụ Ca, là một viên tướng 
nhỏ của vương quốc Yaca này, đã bại trận mấy lần liền, nhưng nghe nói hắn rất giỏi thuật nịnh 
bợ lấy lòng, nên rất được quốc vương Yaca sủng ái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu thập 
tin tức cho liên minh bộ lạc Yaca. Ngàu hôm qua, hắn đột nhiên đến bẩm báo quốc vương, nói 
nhận được tin tức, lần trước Langbu phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm 
một nhóm người khác, có ú đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Yaca tin là thật, ngay hôm đó liền hạ 
lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh. Tôi không biết chuyện này, vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi 
người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén lút dẫn 
theo một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là các hộ vệ tinh anh của quốc vương 
Yaca. Tôi lấy làm thắc mắc, bèn đi hỏi quốc vương mới biết được chuyện, thì ra, Lý Ca đã xin 


Trang 1.941/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


với quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Cần phải 
biết rằng, Yaca và Langbu vừa kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức được 
ba năm, quốc vương Langbu dù có lo lắng cho bệnh tình của con gái đến mấy cũng không thể 
nào dám làm bừa như vậy được. Đại Địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người 
nắm giữ thần quyền, ở phương diện nào đó, chức vị này còn cao hơn cả quốc vương nữa, quốc 
vương Langbu muốn đối phó với tôi, vậu chẳng khác nào tuyên chiến với Yaca cả. Vì vậu, hành 
vi nàu của Lụ Ca chỉ có thể giải thích rằng, hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi, tuụ 
không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người. Kỳ thực, cho dù 
không phải mọi người, tôi cũng nhất định phải đến xem thử coi sao, bởi cái tên Lý Ca nàu, tôi 
luôn có cảm giác hắn là gian tế của Khước Ba Ca Nhiệt tiềm phục lại, giờ thì quả nhiên đã được 
chứng thực rồi.” 


Trương Lập nói: “Gian tế, chuyện này là như thế nào nữa vậy? ” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Chuyện này kể ra dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi vậy. Trước tiên kể từ 
chuyện tôi làm chức Đại Địch ô này đã nhé, khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu 
về và đưa đến một nơi gọi là Vị Huyết Nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu 
mình, tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho người nhà họ, như viêm phổi, kiết lị..., 
không ngờ tin tức nàu nhanh chóng lan truyền đi khắp Yaca. Cả Đại Địch ô Khước Ba Ca Nhiệt 
cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi, nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên, 
chuyện này về sau tôi mới biết...” 


Nhạc Dương ngắt lời: “Y, tại sao y phải cho người đi ám sát ngài? ” 


Pháp sư Tháp Tây đáp: “Bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uụ hiếp đến địa vị của ụ. Sự thực là, 
sau khi y ám sát tôi thất bại không lâu, quốc vương Yaca đã phái hộ vệ tới đón tôi về trướng, 
mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta cũng được tôi chữa khỏi. Khước Ba 
Ca Nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiêu, nhưng đều thất bại cả, lúc đó tôi mới bắt đầu để phòng 9. 
Sau đó, v lại chính thức khiêu chiến với tôi, người nào thất bại sẽ phải ra đi...” 


“Pháp sư đã chiến thắng y à? ” 


“Nói thế nào nhỉ, coi như là thắng đi, dù sao thì giờ tôi cũng là Đại Địch ô của vương quốc Yaca 
HOING 


*“Lẽ nào pháp sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả Đại Địch ô Yaca sao? ” 


“Việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo 
truyền thống của Trung y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân, cũng có 
nghĩa là, họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng tại sao làm như vậy lại 
mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Tên Khước Ba Ca Nhiệt đó thấu tôi trị liệu những 
căn bệnh mà y phải bó tau ấu một cách dễ dàng, cứ ngỡ rằng thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn 
ụ nhiều lắm, vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không thua hắn rồi, 
hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn 
nhiều. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh, nhưng sự thực là, cổ độc sinh ra là để trị 
bệnh, về điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các đoạn tranh biện của người xưa, 
có lợi hại đến mấu cũng không thể hơn được sự tổng kết của các bậc tiên hiển trong suốt nghìn 
năm. Nếu y trực tiếp tỷ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không thể bằng được 
rồi; ngay mới đầu, nếu y không phái sát thủ đến đối phó tôi, mà trực tiếp dùng luôn cổ độc, 


Trang 1.942/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi.” Pháp sư Tháp Tây ngưng lại 
một chút, rồi kể tiếp: “Thực ra trong tình hình lúc đó, dù tôi có thắng được y, cũng không thể 
nào làm được chức Đại Địch ô này. Điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho vương phi của quốc 
vương Yaca, đã phát hiện ra âm mưu của tên Khước Ba này, từ trước đến giờ, y vẫn âm thầm 
cho quốc vương uống một loại chất độc mãn tính! ” 


é Hả? Hà 


“Đồng thời, còn mang những loại thuốc khiến người ta không thể sinh con được, bảo đó là 
thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho vương phi uống, vì vậu, sau khi ba người con của quốc 
vương Yaca lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con nối dõi. Một khi 
quốc vương Yaca qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyên của cả vương quốc. Vì 
vậy, Khước Ba sợ nhất chính là quốc vương Yaca tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi 
vạch trần âm mưu của ụ. Sau khi bị tôi phơi bàu âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ 
vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy tôi cho rằng, trong vương quốc Yaca này nhất định còn rất 
nhiều chức vị cao do thân tín của y đảm nhận.” 


Nhạc Dương nói: “Không thể nào chứ! Cả chúng cháu còn không biết pháp sư Tháp Tây chính 
là Đại Địch ô mới của vương quốc Yaca, bọn họ làm sao lại liên hệ chúng ta vào với nhau được 
chứ? ” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Ứm, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình, bằng 
không, họ cũng không coi tôi là Qua Ba Đại Địch ô từ trên tầng bình đài thứ ba xuống đâu. Lẽ 
nào, lại là vì Tằm Diên? ” 


Trương Lập kinh ngạc thốt lên: “Hả, pháp sư Tháp Tâu muốn Tằm Diên thì ra là vì...” 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu: “Đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở Tước Mẫu, vì 
nghe nói Tằm Diên chỉ còn lại một bình cuối cùng, vì vậy mới định lấy về tay trước, giữ giùm 
cho Cường Ba thiếu gia. Bây giờ, Đại Địch ô của Langbu đã đồng Ú tự tay rửa máu cho Cường 
Ba thiếu gia, đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết 
cách thao tác thế nào thôi, Đại Địch ô Thứ Kiệt nhất định thành thạo hơn nhiều.” 


Trác Mộc Cường Ba cảm kích nhìn pháp sư Tháp Tây, không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm 
tổn sức vì mình như thế. 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Không ổn, Quách Nhật Niệm Thanh cũng có nói, 
Tằm Diên là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường, chắc 
không thể nào liên tưởng được chúng ta với nhau đâu.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Nếu vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ mọi người rồi.” 
Trương Lập thắc mắc: “Sao lại nói vậy được ạ? ” 


“Lụ Ca cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước, ngăn cản tôi 
gặp mọi người đối với y chẳng có lợi gì cả, mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì 
cho y hết. Chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu y làm như vậy, mà đồng minh của y, ắt 
hẳn phải đến từ Langbu. Nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở Langbu, 
toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một tay người tên Quách Nhật Niệm Thanh kia sắp 
đặt.” Pháp sư Tháp Tây điểm đạm nói. 


Trang 1.943/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lần này là Lữ Cánh Nam lên tiếng thắc mắc: “Mục đích là gì? Mục đích của v là gì? ” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Nếu mọi người không thể trở về Tước Mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ 
xảy ra chuyện gì, thì đó chính là mục đích muốn đạt được, ít nhất là bây giờ ụ đang có ý đồ 
như thế.” 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: *“Ý pháp sư là, y, ụ muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn 
Mãn! ” 


Pháp sư Tháp Tâu nhướng mày: “Hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ dùng để che 
đậy mục đích thực sự phía sau mà thôi. ” 


Âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Tôi ở Yaca cũng nghe nói nhiều về người tên Quách Nhật Niệm Thanh 
này, đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược, có rất nhiều tướng lĩnh của Yaca từng nếm 
mùi thua thiệt trong tay y, nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lược của người này, bảo 
rằng đó không phải quyết đấu quang minh chính đại, mà toàn chỉ giở trò sau lưng. Có điều, họ 
lại lấu làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Niệm Thanh ba 
năm trước, dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi.” 


“Vẫn là vấn để đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quách Nhật 
Niệm Thanh đó cả, tại sao hắn nhất định phải đấu chúng ta vào chỗ chết kia chứ? ” 


Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: “Cái đó thì chưa chắc, giống như ban đầu tôi bị Khước Ba sai 
người ám sát vậu, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc 
vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh, vì vậu mới nảu ra Ú 
định giết người.” 


Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt, rồi vẫn lắc đầu: “Không có gì. Nếu nói có chuyện gì đặc biệt, 
vậy việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạp cũng chỉ có thể xung đột với Đại 
Địch ô Thứ Kiệt thôi, đâu có liên can gì đến Quách Nhật Niệm Thanh. Ngoài ra, đâu còn 
chuyện gì xâm phạm tới lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh chứ? ” 


Trương Lập nói: “Liệu có phải vũ khí chúng ta mang theo khiến hắn cảm thấy sợ hãi không? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Vũ khí của chúng ta đều bị thu lại cả rồi, hắn còn sợ gì nữa? Lẽ nào sợ 
chúng ta chế tạo ra được một loạt vũ khí khác? ” 


Trương Lập gật đầu: “Ừm, cũng có khả năng này chứ.” 


Nhạc Dương nói: “Không thể nào, vậy thì hắn sẽ không để chúng ta đi như thế. Hơn nữa, trong 
mắt hắn, những vũ khí ấu vẫn chưa bì kịp với vũ khí của người Thượng Qua Ba kia mà. Vả lại, kẻ 
đến Tước Mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương Đại Địch ô Thứ Kiệt, chẳng phải cũng mang 
vũ khí hay sao...” Nói tới đây, Nhạc Dương chợt ngẩn người, quay sang hỏi pháp sư Tháp Tây: 
“Pháp sư, ngài nghe nói minh ước hòa bình ba năm trước là do Quách Nhật Niệm Thanh ra sức 
thúc đầy hay sao? ” 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu: “Ứm, hai bên đã tiến hành hòa đàm hai lần, lần đầu tiên là Quách 
Nhật Niệm Thanh đích thân dẫn người đến Yaca, lần thứ hai thì do một tướng lĩnh cao cấp khác 


Trang 1.944/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của Yaca đến Langbu.” 


“Vậy thì, người kết minh với Quách Nhật Niệm Thanh ở Yaca là quốc vương hay là Khước Ba 
vậy? ” Nhạc Dương lại hỏi tiếp. 


Pháp sư Tháp Tây thoáng ngây người, nói: “Ý cậu là... đúng thế! Năm đó, người kú kết hòa đàm 
với Quách Nhật Niệm Thanh chính là Khước Ba Ca Nhiệt. ” 


Nhạc Dương ngắng đầu nói: “Nếu như Quách Nhật Niệm Thanh là đồng minh của Khước Ba ở 
Langbu, mà mục đích của Khước Ba là mưu cầu quyền lực của quốc vương Yaca, vậy thì Quách 
Nhật Niệm Thanh cũng muốn...” Trước giờ anh cứ trăn trở, nếu mắt công chúa Langbu bị mù, 
kẻ được lợi nhất sẽ là ai, bây giờ tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả rồi. 


Trương Lập ngạc nhiên thốt lên: “Ý cậu muốn nói, người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự 
muốn đối phó là quốc vương Tước Mẫu? Nhưng tôi thấu quan hệ của của họ cũng có tệ lắm đâu 
nhỉ? ” 


Nhạc Dương lạnh giọng nói: “Đây chính là chỗ đáng sợ của hắn. Nếu không phải chúng ta đứng 
ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, nếu không phải pháp sư Tháp Tây vạch trần được cuộc nội 
loạn ở Yaca, sợ rằng chúng ta rất khó có thể nghĩ đến, cũng khó mà tin nổi rằng, Quách Nhật 
Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc vương Tước Mẫu. Đây chính là chỗ cao minh của 
một kẻ dùng mưu. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa hắn và quốc vương Langbu hết sức thân thiết, 
về mặt đối ngoại, hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình của hai vương quốc, trong giới quân sự, hắn 
người người chỉ huy tối cao, lại lập được chiến công hiển hách, đương nhiên không ai lại liên 
tưởng hắn với một kẻ có thể soán ngôi đoạt vị cả. Tôi cứ ngờ vực mãi, hai nước đánh nhau 
nhiều năm vậy rồi, thù hận có thể nói còn sâu hơn biển, mà sao Langbu đang chiếm thế thượng 
phong lại đưa ra để nghị hòa đàm, làm sao hắn có thể đàm phán thành công. Nhưng nếu 
chuyện hắn và Đại Địch ô của Yaca ba năm trước hòa đàm, biến thành âm mưu thay triều đổi 
đại của hai kẻ nắm giữ thực quyên của hai vương quốc, vậy thì lợi ích của bọn hắn sẽ thống nhất 
với nhau. Vì vậu, sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời Khước Ba cũng bắt đầu ra 
tay với quốc vương Yaca.” 


Pháp sư Á La nghĩ ngợi một lát, rồi cũng gật đầu nói: “Có lý, Quách Nhật Niệm Thanh là đệ tử 
của Đại Địch ô Thứ Kiệt, lại là tướng lĩnh nắm toàn bộ binh quyền của Langbu, nếu y muốn 
khống chế cả vương quốc, thay thế quân chủ cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu sau khi trở thành 
Đại Địch ô, y lại làm luôn cả quốc vương Langbu, vậy thì sẽ trở thành một vị quân chủ chí cao 
nắm giữ cả vương quyền và thần quuển, không còn gì có thể ước thúc được nữa.” 


Nhạc Dương lầm bẩm: “Quách Nhật Niệm Thanh, con người này thật quá sức đáng sợ, hắn rất 
giỏi ngụy trang mình thành dạng nhân vật nhỏ không đáng để mắt, lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với 
người mình muốn đối phó, giấu mình thật sâu, chẳng trách chúng ta lại chịu thiệt thòi trong tau 
hắn như vậy. Giờ đâu, điều duy nhất mà tôi không thể nào hiểu nổi là, rốt cuộc chúng ta đã 
phạm phải lợi ích gì của hắn. Còn nữa, tại sao hắn chỉ làm mù mắt công chúa, hơn nữa còn để 
lại cho nàng một hụ vọng phục hồi lại ánh sáng, rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Có lẽ, hắn hụ vọng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, giữ 
mình trong sạch. Sau khi quốc vương qua đời, Langbu chắc cũng không thể nào để cho một 
nàng công chúa mù mắt thống trị chứ, phải vậy không? ” 


Trang 1.945/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương sực hiểu ra: “À! Lẽ nào...” 
Vừa nghe ngữ khí ấy của Nhạc Dương, Trương Lập vội hỏi ngay: “Nghĩ ra điều gì rồi à? ” 


Nhạc Dương nói: “Vết thương của Đại Địch ô Thứ Kiệt! Chúng ta không hỏi đến, cũng chưa 
từng thắc mắc, tại sao Đại Địch ô Thứ Kiệt cứu tên người Giáp Mễ kia, ngược lại còn bị hắn gâu 
thương tích rồi bỏ trốn? Còn nhớ Quách Nhật Niệm Thanh đã từng nói với chúng ta, hắn cũng 
có chút hiểu biết đối với các loại súng ống hiện đại không? Hắn không thể nào lại không nhận 
ra vũ khí trong ta người kia, sao lại để cho một kẻ cảm súng lại gần Đại Địch ô Thứ Kiệt được 
chứ? Hơn nữa, cả vương quốc Langbu chắc cũng chỉ mình hắn biết nói tiếng Anh, vì vây, cách 
giải thích duy nhất là, chính Quách Nhật Niệm Thanh đã xúi giục người Giáp Mễ kia ra tay với 
Đại Địch ô Thứ Kiệt! Hắn muốn gạt phăng mọi âm mưu có liên quan đến mình, mượn tay người 
Giáp Mễ ám sát Đại Địch ô Thứ Kiệt chính là phương pháp tết nhất. Đại Địch ô Thứ Kiệt là 
chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến gần ngai vàng, Thứ Kiệt đại nhân không còn nữa, hắn là đệ 
tử, đương nhiên sẽ kế thừa thân phận Đại Địch ô. Trong thế giới quân quyền thần quyền này, 
trở thành người duy nhất có thể giao lưu với thần linh cũng có nghĩa là đã sở hữu tấm giấy thông 
hành để bước thẳng đến ngai vàng của quốc vương rồi! Còn tên người Giáp Mễ kia, nói không 
chừng đã yêu cầu hắn đối phó chúng ta để đổi lại việc hắn làm giúp Quách Nhật Niệm Thanh! 
Đây có lẽ là một lời giải thích khá hợp lý rồi! ” 


Những người trong xe hít sâu một hơi khí lạnh, thật không ngờ, Nhạc Dương lại có thể kết nối 
toàn bộ các sự kiện lại với nhau như thế! Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đưa mắt nhìn 
nhau, sau đó đều chăm chú nhìn Nhạc Dương, thầm nhủ: “Chỉ dựa vào một chút tin tức nghe 
được mà đã đưa ra suy luận như vậy rồi sao? Nhạc Dương, cậu cũng đáng sợ thật đấy! Cánh 
Nam à, đệ tử đắc ý do cô đào tạo ra, về một mặt nào đó đã vượt qua cả thầy cậu ta rồi đấy.” 


Nhạc Dương vẫn đang lầm bẩm như tự nói với chính mình: ”Nhưng đôi mắt của công chúa, sợ 
rằng không đơn giản chỉ vì danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy âm mưu như y, mỗi bước sắp 
xếp hắn đều có ý nghĩa riêng, dù sao những thông tin mà chúng ta biết được vẫn còn quá ít.” 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: “Pháp sư Tháp Tây, liệu có thể bảo đánh xe nhanh hơn chút 
nữa được không? Tôi rất lo cho đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn! ” 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu, bảo Tôn Ma: “Tôn Ma, chạy hết tốc lực đi! Thời gian rất gấp! ” Tôn 
Ma đáp một tiếng, rồi cao giọng hét quát cho lũ ngựa tăng tốc. 


Trương Lập phẫn nộ nói: “Sau khi trở về Tước Mẫu, chúng ta nhất định phải vạch trần âm mưu 
của tên khốn kiếp Quách Nhật Niệm Thanh đói! ” 


Nhạc Dương cười khổ: “Vô dụng thôi, đúng như giáo quan vừa nói, Quách Nhật Niệm Thanh 
làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay mình sạch sẽ, mọi điều tôi vừa nói, toàn bộ đều chỉ là suụ 
luận, chẳng có chút chứng cứ nào hết. Vả lại, Quách Nhật Niệm Thanh đã có căn cơ nhiều năm 
ở Langbu, thâm căn cố đế, muốn lật đổ hắn đâu phải nói là làm được chứ. Giờ chỉ hụ vọng 
chúng ta kịp trở về Tước Mẫu, hụ vọng hắn tuân thủ ước định, không ra tay trước với đội trưởng 
Hồ Dương và Mẫn Mẫn thôi.” 

“Yên tâm, ” pháp sư Tháp Tây nói, “cậu đừng quên, nói gì thì tôi cũng được coi là một vị Đại 
Địch ô, người ở đây, đối với người có thể giao lưu với thần linh...” 


Trang 1.946/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đột nhiên lũ ngựa hú vang, xe ngựa dừng gấp, mấy người trong xe đều bị dịch chuyển một đoạn 
dài theo quán tính, Nhạc Dương ngồi sát cửa xe còn suứt chút nữa thì bị hất văng ra bên ngoài, 
may mà Ba Tang kịp giữ lại. 


“Chuyện gì vậy? ” pháp sư Tháp Tây lớn tiếng hỏi. Nhạc Dương cũng vén màn xe lên quan sát. 
Tôn Ma trả lời: “Có cây lớn đổ chặn ngang đường! ” 
Nhạc Dương đã nhảy xuống, lớn tiếng hỏi: “Ai làm vậy? ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lần lượt xuống xe ngựa, chỉ thấu trên đường có mấy thân cây to 
ba người ôm nằm nghiêng ngả tán loạn, hoàn toàn chặn mất đường ởi phía trước. Với sức họ 
căn bản không thể nào dịch chuyển đám cây này đi được, mà xung quanh đều là rừng rậm, xe 
bốn ngựa kéo cũng không thể đi trong đó. Ba Tang nhìn chỗ gãy bị cháu đen trên mấy thân câu, 
lạnh lùng nói: “Cơn Lốc Đenl ” Anh ta đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía như chim ưng 
rình mồi, không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch dường như chỉ muốn ngăn cản họ lại đâu. 


Trương Lập nói: “Sao thế được nhỉ? Hay là còn kẻ địch nào khác nữa? ” 


Pháp sư Tháp Tây vén màn che lên nói: “Không, đường xe chạy vòng vèo, ngựa chạy nhanh 
mấy cũng không bằng những người chạy thẳng một mạch băng rừng. Có lẽ là người lúc nã, 
có vũ khí nóng, mới xuất hiện quanh đây khoảng một hai tuần thôi, cũng từng muốn ám sát tôi 
rồi, chắc có lẽ chính là người Giáp Mễ chạy từ Tước Mẫu đến đây.” 


Nhạc Dương phẫn nộ nói: “Khốn kiếp, biết vậy thì ngay từ đầu đã truy sát hắn bằng được rồi.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Đừng quên thời gian của chúng ta rất có hạn. Dường như hắn cũng nhận ra 
được điều này, vậy nên mới nghĩ cách kéo dài thời gian, hơn nữa, hắn có vũ khí, chúng ta thì 
không! ” 


Trương Lập nhăn mặt hỏi: “Giờ tính sao đây? ” 


Nhạc Dương nói: “Pháp sư Tháp Tây, hay là chúng cháu gỡ xe ngựa ra làm thành cái cáng, 
khiêng ông đi cho nhanh.” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không được, như vậy pháp sư Tháp Tây sẽ trở thành bia cho đối 
phương ngắm. Đừng quên, đó là một tên cao thủ bắn tỉa đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa cung tên cho Lữ Cánh Nam, nói: “lôi sẽ cõng pháp sư, mọi người chú 
ú yểm hộ.” 

Ba Tang liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói: “Chúng ta thay nhau.” Trác Mộc Cường Ba mỉm 
cười gật đầu, người đàn ông máu lạnh xưa nay chưa từng quan tâm người khác này, giờ đâu đã 
bắt đầu thấy xuất hiện tình người rồi. 


Pháp sư Tháp Tây dặn dò Tôn Ma mấy câu, bảo anh ta đánh xe trở về, sau đó nằm lên lưng 
Trác Mộc Cường Ba, cả bọn lại tiếp tục chạy về hướng biển Sinh Mệnh. 


Vòng qua chỗ đường bị chắn, chạy được chừng hơn mười phút, bỗng thấy phía trước có một 
người đang trên đường, không nhúc nhích gì. Nhạc Dương nói: “Để tôi xem sao.” Trác Mộc 
Cường Ba dặn với theo: “Cần thận đấy.” 


Trang 1.947/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương bước lên nói: “Chết rồi, hình như là binh sĩ của Yaca.” 


Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba cũng lại gần, pháp sư Tháp Tây nói: “Là Lụ Ca, sao y lại 
chết ở đây được nhỉ? ” 


Nhạc Dương quan sát rồi đưa ra kết luận: “Vừa mới chết, thi thể xanh lét, có lẽ bị loài trùng độc 
gì đó cắn thì phải.” 

Trương Lập đột nhiên kêu lên: “Nhạc Dương! Cậu đứng yên! Tuyệt đối không được nhấc chân 
lên! ” 


Nhạc Dương cúi đầu nhìn, thấy giữa chân mình và xác chết kia, lờ mờ có thứ gì đó trông như sợi 
tóc, một đầu đã bị đứt, đang nằm dưới gót chân mình, đầu kia kéo dài tới tận bên trong xác 
chết, bàn chân này mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh không khỏi có chút 
căng thẳng: “Cái... cái gì vậy? ” 


Trương Lập cần thận quù xuống bên cạnh chân Nhạc Dương, quan sát xác chết thật kỹ càng, rồi 
đưa mũi hít mạnh: “Không biết, nhưng mà thứ này không phải mìn hay tạc đạn, cái bẫy chết 
tiệt! ” Anh lấy trong ba lô ra hai mũi tên, cắm vào hai đầu sợi dây mảnh, rồi lấy đầu ngón tay 
khẽ chạm vào, cần trọng nói: “Mảnh quá, hơi dùng sức một chút là đứt ngay, mọi người lùi hết 
lại đi! ” 


Chỉ thấy Trương Lập lấy trong túi đồ tùy thân ra một vài nan tre, mảnh vải, bày biện sắp xếp 
một lúc lâu, rồi đưa tay về phía Nhạc Dương: “Nhạc Dương, nắm chặt tay tôi.” Hai bàn tay nắm 
chặt vào nhau xong, Trương Lập lại nói: “Đợi tôi đếm, một, hai, ba. Chúng ta sẽ cùng ngã ra 
phía ngoài, sau đó lập tức lăn ra. Cậu đạp mạnh được chừng nào hay chừng ấy. Mấy thứ kia của 
tôi chắc chỉ kéo dài thời gian được khoảng từ 0.2 đến 0.5 giây. Nếu là lựu đạn hay mìn, từ lúc 
dẫn nổ đến khi nổ thực tế còn khoảng một giây gì đó, và giây đầu tiên xác chết sẽ hút hết sóng 
xung kích do vụ nổ gây ra, như vậy tổng cộng chúng ta có từ hai đến ba giây, chuẩn bị xong 
chưa? ” 


Nhạc Dương mỉm cười, Trương Lập bắt đầu đếm: “Mội... hai... bal ” Hai người cùng lúc dồn lực 
bật mạnh, ngả người ra phía ngoài xác chết, kế đó lại nhanh chóng lăn thêm hai vòng nữa. 
Nhưng cái bẫu nổ kia không trực tiếp nổ tung tóe như Trương Lập tưởng tượng, mà kẻ địch 
dường như đã bố trí một tầng gì đó bên dưới xác chết, kết quả là khiến xung lực định hướng, bắn 
tung xác chết lên không như một quả hỏa tiễn, cách mặt đất bảy tám mét mới dừng lại. 


Trương Lập và Nhạc Dương vẫn đang lăn tròn, những người khác đều đứng đằng xa quan sát 
động tĩnh. Trương Lập và Nhạc Dương dừng lại, cũng ngước nhìn xác chết bị bắn lên không. 
Trương Lập hỏi: “Làm trò gì vậy? ” Lời còn chưa dứt, bỗng thấu ổ bụng của cái xác như cái túi 
bị mở toang phéc mơ tuụa, bên trong có vô số chấm đen nhỏ trào ra. Chỉ nghe pháp sư Tháp 
Tây thất thanh kêu lớn: “Cổ độc! Mau chạy đi! ” 


Trương Lập và Nhạc Dương vội bò dậu guồng chân chạy. Nhưng những chấm đen nhỏ kia 
không rải thẳng xuống như vãi đậu, mà bắn tóe ra khắp bốn phương tám hướng, cả bọn Trác 
Mộc Cường Ba, pháp sư Á La cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Pháp sư Tháp Tây lại 
lớn tiếng gọi: “Lùi lại, tất cả lùi lại! ” 


Trương Lập và Nhạc Dương cách xác chết gần nhất, một số chấm đen đã vượt qua bọn họ. 


Trang 1.948/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trương Lập phát hiện, đó hóa ra là một số loài côn trùng vẫn còn đang sống, có tằm, có châu 
chấu, bọ ngựa, gián, bọ cánh cứng, đa phần đều biết bay, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, con thì 
bay, con thì nhảy, đâu đâu cũng có. 


Không biết chạy được bao xa, bọn Trác Mộc Cường Ba mới không thấy những chấm đen nhỏ cứ 
nhảy đi nhảy lại ấu. Pháp sư Tháp Tây nói: “Là Thi cổ, hụ vọng Trương Lập và Nhạc Dương 
không sao.” Giây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới. Pháp sư Tháp Tây nói: 
“Các cậu không bị lũ côn trùng đó chạm phải đấy chứ? ” 


Trương Lập nghĩ ngợi giây lát: “Chắc là không sao chứ ạ? ” 


Pháp sư Tháp Tây chụp lấy cổ tau Nhạc Dương, chỉ thấy trên mu bàn tay anh đã có thêm một 
đốm xanh lục, to bằng hạt đậu tương, trông như là nấm mốc vậy. Pháp sư Tháp Tây vội bảo 
Trác Mộc Cường Ba quò xuống, rồi xé một mảnh áo trên người, thấm bùn đất vào, “bẹt” một 
tiếng, dính vào mu bàn tay Nhạc Dương, điểm đạm nói: “Cậu trúng cổ độc rồi.” 


“Hả? ” Nhạc Dương nói. “Vậy, vậu mà đã trúng cổ độc ư? Cháu, cháu sẽ không sao chứ? ” 


Pháp sư Tháp Tây thở dài: “Khó nói lắm, Thi cổ cũng có nhiều loại, còn phải xem đối phương 
đã hạ độc gì lên người Lý Ca nữa. Mọi người đều tự kiểm tra lại những chỗ hở trên cơ thể mình, 
kiểm tra chéo nhau nữa, tuyệt đối không được để sót chỗ nào, cổ độc mà phát tác thì không 
phải chuyện chơi đâu.” 


Những người còn lại đều chia thành từng đôi một kiểm tra chéo cho nhau, Nhạc Dương lại hỏi: 
“Pháp sư Tháp Tây, tình hình của cháu cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng chứ? ” 


Pháp sư Tháp Tây lắc đầu: “Không biết nữa, phải tìm được kẻ đã hạ cổ độc, hắn không thể chạy 
xa đâu. Loại cổ độc này cần phải chế ngau dùng ngay, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng 
cắn ngược lại chủ nhân, nên trên người hắn nhất định có thuốc giải. ” 


Sau khi kiểm tra cho nhau, những người khác đều không trúng độc, chỉ là trong lòng Trác Mộc 
Cường Ba lại có thêm một mối lo, không sao dứt đi nổi. Đột nhiên trong rừng vang lên tiếng 
động, pháp sư A La nói: “Là kẻ hạ độc! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đuổi theol ” Lời vừa dứt liền cõng theo pháp sư Tháp Tây guồng 
chân chạy. Những người khác cũng lần lượt bắn dâu móc ra, đu veo véo giữa các tán câu trong 
rừng, nhưng âm thanh kia lại cực kỳ quái dị, lúc ở phía Đông, thoắt cái đã ở phía Tây, mà chẳng 
thấy bóng người nào cả. 


Đuổi được một lúc, âm thanh kia đột nhiên biến mất. Nhạc Dương nói: “Đừng đuổi nữa, chúng 
ta càng lúc càng rời xa khỏi biển Sinh Mệnh rồi.” Lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng động, 
Trác Mộc Cường Ba nói: “Cậu đừng lol ” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Không sao, chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến 
được bờ biển Sinh Mệnh là ổn thôi.” 


Lại đuổi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng bao vây được kẻ hạ độc kia trong rừng, thoạt 
trông hắn có vẻ hơi thảm hại nhếch nhác, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt chẳng hẻ có vẻ gì là sợ 
hãi. “Khước Ba Ca Nhiệt, giao thuốc giải ra đâu, chúng ta thả ngươi đi. Người ngươi muốn đối 
phó là ta, không liên quan gì đến họ, ” pháp sư Tháp Tây nói. 


Trang 1.949/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khước Ba Ca Nhiệt, vị tiền nhiệm Đại Địch ô của vương quốc Yaca mà bọn Trác Mộc Cường Ba 
mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt bao giờ ấu, cười hằn học nói: “Hừ hừ, không sai, là cổ 
độc của ta đó, ngươi biết là loại gì không? Tam thi tuyệt hộ cổ, lợi hại không, thuốc giải ở đâu 


này, chỉ có công hiệu trong mười hai canh giờ thôi.” Y lấy ra một bình sứ nhỏ, đắc ý lắc lắc. 
Nhạc Dương thấy sắc mặt pháp sư Tháp Tây hơi biến đổi, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. 


Lữ Cánh Nam nói: “Ngươi đã không còn đường thoát rồi, có gì mà cao hứng thế.” 
“Ta không còn đường thoát? ” Khước Ba Ca Nhiệt cười âm hiểm: “Thuốc giải ở đây, có giỏi thì 
qua mà lấy! ” 


Trương Lập đột nhiên chú ú đến mấy đống lá câu nhỏ nằm rải rác, thoáng trầm ngâm, rồi nhặt 


một cục đá to bằng quả bóng chuyền ném tới, quả đúng như anh đoán, một tiếng “ầm” vang 
lên, cả khu rừng đều chấn động. “Bãi mìn! ” Sắc mặt Trương Lập trở nên hết sức khó coi. 


Thượng vị Cách quả 


Sau tiếng nổ lớn ấu, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn, chỉ thấy trên cái cây lớn phía trước bên trái 
bỗng phát ra mấy tiếng “tít tít tít” cảnh báo, phía bên phải liền “soạt soạt soạt” bắn ra một loạt 
tên nhọn hoắt, mấy cây cọc gỗ to tướng thình lình nhô lên khỏi đám bùn đất xung quanh, đâm 
đâm hai ba cái rồi lại từ từ lặn xuống, phía sau bên phải họ, một tấm lưới đan bằng dây mây gắn 
đầu gai nhọn bất ngờ bắn tung lên không trung. Vậy vẫn chưa hết, một loạt tiếng điểm xạ “tạch 
tạch tạch” trong rừng vắng ra, không rõ họng súng ở chỗ nào, nhưng loạt đạn đã quét thành 
một đường cong trên không trung. Lần này cả Lữ Cánh Nam cũng tái mặt, thấp giọng nói: 
“Không chỉ là bãi mìn, khắp nơi trong rừng đều đầy cạm bẫy, chúng ta trúng kế rồi.” 


Nhạc Dương làu bàu chửi: “Hắn lấy đâu ra lắm vũ khí thế không biết? ” 


Khước Ba Ca Nhiệt nói: “Thấy rõ chưa hả, kẻ bị bao vây là các ngươi mới đúng! ” Y cười ha hả. 
Sau lưng bọn Trác Mộc Cường Ba lại vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa, vài câu đại thụ đổ vật ra, 
hiển nhiên đường lui của họ cũng đã có thêm vô số cạm bẫu. 


Khước Ba Ca Nhiệt cười đắc ú, lại nói: “Các ngươi không qua lấu thì ta đi trước vậy. Địch ô đại 
nhân, chỗ này chính là đất chôn thây của ngươi! ” Câu nói cuối cùng ấy,  nghiến răng rít lên. 
Lời vừa dứt, người đã bò dậu lao thẳng vào sâu trong rừng. 


Trương Lập chuẩn bị đuổi theo, nhưng bị Ba Tang cản lại. Ba Tang khẽ nói với Trác Mộc 
Cường Ba: “Chúng ta bị tên bắn tỉa kia ngắm rồi.” Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Tôi biết.” 


Đằng xa, Ngưu Nhị Oa nhìn qua ống nhòm điện tử thấy gương mặt nghiêm nghị của Trác Mộc 
Cường Ba, cười thầm trong bụng: “Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng cũng có ngày mày rơi vào ta 
tao rồi. Giờ thì màu còn chẳng dám nhúc nhích, phải đứng yên cho tao ngắm bắn, hừ, tao phải 
cho màu nếm mùi đau khổ, phát súng đầu tiên này, nên bắn gãy tay trái hau bắn rụng tai bên 
phải của mày đây nhỉ? Nhiều lựa chọn quá cũng thật là phiền phức, thôi bỏ đi, cứ bắn bừa một 
chỗ vậy, hay là, cho mày làm thái giám luôn nhé, ha hai ” 


“Ừm! ” Ngưu Nhị Oa ngắm vào đùi non Trác Mộc Cường Ba, lẩu cò. Đúng vào khoảnh khắc 
bóp cò súng, đột nhiên thấy trong tầm nhìn xuất hiện một người khác, vừa khéo chắn ngay 
trước mặt Trác Mộc Cường Ba. “Chó chết thật! ” Ngưu Nhị Oa chửi thầm một tiếng, buộc phải 


Trang 1.950/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đưa mắt ngắm lại. 


Pháp sư Tháp Tây vốn đang ở trên lưng Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên xoay người lại chắn 
trước mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm bất ngờ. Nhưng liền ngay sau đó, gã liền thấu 
trên đùi pháp sư Tháp Tây bắn ra một vòi máu, ngay tức thời, gã đã hiểu có chuyện gì xảy ra. 
Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên: “Mục tiêu của kẻ địch là Cường Ba thiếu gial ” 


Ngay sau đó, tất cả liền đứng chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba, vây thành một vòng cung. 


Ngưu Nhị Oa ngắm lại lần thứ hai, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đang được những người còn lại 
vâu quanh, tỷ lệ cơ thể lộ ra chưa đến năm phần trăm, không khỏi cười thầm: “Ha ha, lại còn 
trò quên mình vì bạn nữa hả, Trác Mộc Cường Ba, tao thấy kính phục đám thuộc hạ này của 
mày rồi đấy. Có điều, không ngờ mày lại nhu nhược đến thế, dựa vào người khác bảo vệ mình à, 
vậy thì, tao cứ bắn bừa vậy thôi. Giữa bãi mìn này, chúng mày chạy đi đâu được, cứ ở đấy mà 
làm bia tập bắn cho tao đi.” Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ụ đã không cười nổi nữa, chỉ thấy 
những người trong ống ngắm kia, hàng phía trước quò một chân xuống, hàng phía sau đứng 
nguyên, cùng lúc vung tay, chuyển ba lô ra phía trước, hai hàng ba lô chất lên nhau, xếp thành 
một tấm lá chắn hình cầu. Ngưu Nhị Oa lớn tiếng chửi: “Chó chết thật, quả nhiên chúng được 
huấn luyện rất kỹ lưỡng! ” 


Phía sau tấm lá chắn hình cầu ấu, Trác Mộc Cường Ba thất thanh kêu lên: “Pháp sư Tháp Tây! ” 
“Pháp sư Tháp Tây không sao chứ ạ? ” Mấy người bọn Nhạc Dương cũng nhao nhao hỏi. 
Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: “Tuổi tác cao rồi, thân thể cũng không còn linh hoạt như xưa.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Pháp sư Tháp Tây, vết thương của ngài đang chảy máu, cần phải xử lý 
ngay.” Lữ Cánh Nam mở phéc mơ tuya ba lô, chuẩn bị lấu bông băng ra xử lý vết thương. Pháp 
sư Tháp Tây lắc đầu nói: “Không cần, để tôi tự làm.” Chỉ thấy mười ngón tay ông cong lại, ấn 
vào hai bên bắp thịt trên đùi, khẽ dồn sức, “bựt” một tiếng, viên đạn đã bị ép ra ngoài. Liền sau 
đó, những ngón tay pháp sư Tháp Tây nhanh chóng kết ấn xung quanh vết thương, liên tiếp ấn 
mấy cái liền, máu liền ngưng chảy. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc miệng 
ra, thủ pháp này nga cả pháp sư Á La cũng chưa từng thi triển lần nào. Ngước nhìn pháp sư 
Tháp Tây, thấy ông từ đầu chí cuối vẫn luôn mỉm cười, nét mặt không hề có vẻ gì là đau đón, 
tựa hồ như cái chân đó vốn chẳng phải của ông vậy. Ba Tang cuối cùng cũng hiểu được, ý chí 
sắt thép là như thế nào, so với người ta, thì ra sức mạnh ú chí trải qua huấn luyện nghiêm khắc 
mới rèn đúc được của mình vốn chẳng thể nào gọi là kiên cường được. 


Pháp sư Tháp Tây cầm máu vết thương xong, lại mỉm cười nói: “Thật không ngờ, kẻ địch lại giở 
ra trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta như vậy, xem ra, không động thủ thì không xong rồi. 
Dây móc của mọi người vẫn còn chứ, cho tôi mượn.” Giọng pháp sư Tháp Tây vẫn hết sức bình 
thản, chỉ là lời vừa mới dứt, ông đã vươn tay ra, đặt lên cổ tay Trác Mộc Cường Ba lắc nhẹ. 
Thiết bị bắn dâu móc vốn gắn rất chặt trên cổ tau gã, không hiểu sao đã lọt vào bàn tau khẳng 
khiu của ông rồi. 


Nhạc Dương lập tức nói: “Pháp sư Tháp Tây, ông đi lại không tiện, lại còn bị thương nữa, để 
chúng cháu đi cho.” 


Lữ Cánh Nam cũng định lên tiếng khuyên giải, nhưng pháp sư Á La đã lặng lẽ ra hiệu cho cô 


Trang 1.951/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


yên lặng, xem chừng bản thân ông cũng không có ý định xông pha qua trận địa đầy cạm bẫu 
kia. Pháp sư Tháp Tâu mỉm cười với Nhạc Dương, đoạn nói: “Được rồi, tôi mà không ổn thì cậu 
lên tiếp ứng ngay nhé.” Dứt lời, cánh tay đã vung lên, lao vút ra khỏi tấm lá chắn xếp bằng ba 
lô. 


Ngưu Nhị Oa đã đổi mấy phương hướng khác nhau, nhưng vẫn không tìm được kẽ hở nào, hằn 
học nghĩ: “Đằng nào chúng mày cũng bị vâu khốn trong rừng không ra được, mấy hôm rồi thì 
cũng chết đói thôi! Không! Không được, nếu bọn chúng có trang bị của chúng ta, e rằng trong 
thời gian ngắn cũng khó mà chết đói được, nhưng tại sao không thấy chúng sử dụng vũ khí nhỉ? 
Lẽ nào... ừm, để tao vòng ra phía sau lá chắn của chúng mày xeml Phải rồi, dùng thứ đó, tuy 
vẫn chưa ổn định lắm, nhưng mà... hả? Có thứ gì vậy? ” 


Y đột nhiên trông thấy có thứ gì đó từ phía sau lá chắn bay vút ra. Ngưu Nhị Oa giơ súng lên 
bắn luôn, nhưng tốc độ di chuyển của vật thể ấy thực sự quá nhanh, lại đổi hướng đột ngột, nên 
không trúng một phát nào. 


Những người phía sau đống ba lô chăm chú quan sát pháp sư Tháp Tây qua kẽ hở, chỉ thấy dâu 
móc trong tay ông bắn vào cành cây, cành câu đó trầm xuống, rồi gãy lìa rơi xuống, pháp sư 
Tháp Tâu vẫn không hề hoảng loạn, thu tay vẻ, hất cổ tay lên, đu sang một hướng khác, mấy 
mũi tên bắn vụt qua. Tay trái pháp sư Tháp Tây quơ một cái, giữa các ngón tau đã kẹp ba mũi 
tên, miệng ngậm mang một mũi khác. Ngay phía chính diện có một súc gỗ lớn ghim đầy gai 
nhọn đang lao thẳng về phía ông, chỉ thấu pháp sư Tháp Tây vung tay ném tên đi, mấy mũi tên 
đuôi gắn lông chim nhỏ không ngờ đã cắt đứt hai sợi dâu mây treo súc gỗ. Cả súc gỗ lớn rơi 
xuống, phát ra tiếng “âm âm”, đồng thời làm nổ vô số mìn gài xung quanh, tiếng súng máu 
“tạch tạch tạch” lại vang lên một chặp. Lúc này, pháp sư Tháp Tây mới thể hiện bản lĩnh thực 
sự, chỉ thấu ông vừa vung vầy ống tay áo, tránh khỏi những mảnh vụn và đất bùn bắn lên sau vụ 
nổ, mặt khác vẫn không ngừng xuyên qua khoảng không chằng chịt những tấm lưới gắn lưỡi dao 
và tên đạn bay vèo vèo, vươn tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, đồng thời lại ném ra phá 
hoại một cạm bẫy khác; vừa né tránh, ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành câu, để dâu móc 
không bắn trượt, kịp thời tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới; đạn từ khẩu 
súng bắn tỉa của Ngưu Nhị Oa chốc chốc lại sướt qua người pháp sư Tháp Tây, nhưng dường 
như ông chẳng hề để tâm đến y. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bau vèo 
vèo hòa trộn vào nhau, pháp sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang chao liệng giữa bầu trời 
bão tố, sải cánh tung bay, vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung, tạo 
nên những quỡ đạo chuuển động gần như hoàn mỹ, không để một giọt nước nào dính lên người. 
Thật không ai dám tin, đây lại là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được 
nữa. 


Nhạc Dương nhìn mà chỉ biết há hốc miệng ra, giờ mới biết vừa nãy mình nói thay pháp sư 
Tháp Tây xông lên chẳng qua chỉ là một trò đùa, giữa rừng cạm bẫy chằng chịt dày đặc thế này, 
sợ rằng mình còn chưa đi được mười bước thì đã hụ sinh anh dũng mất rồi. “Pháp sư Á La nàu, 
cho cháu hỏi, ông với pháp sư Tháp Tây thì ai lợi hại hơn? ” Trương Lập thẫn thờ hỏi. 


Pháp sư Á La điểm đạm trả lời: “Nếu đánh tay đôi, mười Á La cũng không phải là đối thủ của 
một Tháp Tây. Nhưng như hôm nay, sợ rằng cả đời pháp sư Tháp Tây cũng chỉ thể hiện không 
đến hai lần đâu.” 


“Tại sao thế ạ? ” Nhạc Dương tò mò hỏi. 


Trang 1.952/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La nói: “Bởi những Mật tu giả giống như pháp sư Tháp Tâu, thể năng cũng tương 
đương với Phật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Nếu gặp phải lũ hổ báo hay chim 
ưng đói khát, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ cũng không chịu ra tay đại khai sát giới. 
Thực ra trong mắt những bậc đại sư ấu, những người như tôi, chẳng có được chút Phật tính nào. 
Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng, còn bọn họ, thực ra là đang tìm con 
đường trở vẻ. Ít nhất theo những gì tôi biết được, cả đời nàu pháp sư Tháp Tây chưa từng sát 
sinh một lần nào, trị bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích làm nhất. Chẳng hạn như tên 
Khước Ba Ca Nhiệt lúc nãy, nếu pháp sư Tháp Tâu muốn ra tay thật, chắc ụ đã chết từ lâu rồi, 
đâu còn mạng mà hò hét trước mặt chúng ta chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba không nhịn được buột miệng hỏi “Nói vậy thì chức vị của pháp sư Tháp 
Tâu hắn phải cao lắm? Không biết trong giới Mật tu giả, ông ấu là...” 


Pháp sư Á La không đợi gã nói hết, đã tiếp lời: “À không, khi tôi rời khỏi nơi đó, pháp sư Tháp 
Tây cũng là một Cách quả, chỉ có điều là Thượng vị Cách quả, còn tôi là Hạ vị Cách quả mà 
thôi, giờ không biết ông ấy đã có đột phá gì mới chưa.” 


Trác Mộc Cường Ba im bặt, ngầm kinh hãi tự nhủ: “Mật tu giả, đó rốt cuộc là loại người gì vậu 
chứt ” 


Khước Ba Ca Nhiệt không trực tiếp chạy thẳng về chỗ Ngưu Nhị Oa, mà càng lúc càng đi xa 
hơn, bởi vì bãi mìn này được bố trí rất phức tạp, đường đi quanh co gấp khúc, nếu không có bản 
đỏ cạm bẫy do chính tay v tự vẽ ra, thì chính cũng không chắc chắn có thể ra khỏi đâu được. 
Phía sau tiếng nổ vang trời, Khước Ba nghe mà không khỏi thầm kinh sợ uy lực của các thứ hỏa 
khí hiện đại do Ngưu Nhị Oa mang đến, nếu không theo kiến nghị của y bổ sung thêm hỏa khí 
vào trận địa bẫu, sợ rằng muốn đối phó với bọn người Giáp Mễ kia e vẫn khá là khó khăn. Một 
lúc sau, tiếng nổ sau lưng y nhỏ dần, Khước Ba ngoảnh đầu lại bật cười âm hiểm: “Hừ, đây là 
trận địa cạm bẫy ta bố trí mất mười năm trời, cộng thêm các thứ hỏa dược kia nữa, các ngươi 
muốn liều mình xông qua thì chỉ có kết cục chết không toàn thây mà thôi.” 


Nhưng mới chạy thêm được vài bước, Khước Ba chợt cảm thấy âm thanh có gì không ổn lắm, 
dường như hơi quá gần, ngoảnh đầu lại nhìn, tức thì hồn bay phách lạc, chỉ thấu pháp sư Tháp 
Tâu đang bắn dâu móc lao về phía mình với tốc độ kinh người. Chỉ nghe ông nghiêm giọng 
quát: “Khước Ba Ca Nhiệt! Ngươi ba lần bốn bận ám sát ta, ta đều bỏ qua cả. Nhưng giờ đây, 
ngươi lại dùng tà thuật hại người vô tội, thật không thể tha thứ, mau đưa thuốc giải ra đâu! Bằng 
không, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ sư đói ” 


Nhìn pháp sư Tháp Tây lao vun vút qua một rừng đầy cơ quan cạm bẫy, Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ 
như tổ sư của mình giáng phàm, đầu óc hỗn loạn, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng quù 
gục xuống đất, hai tau nâng bình sứ lên quá đầu, run giọng lắp bắp: “Tôi... tôi... tôi...” Sau mấu 
tiếng “tôi” liền, cảm giác như thần Chết mỗi lúc một đến gần hơn, trong khoảnh khắc sinh tử 
ấu, cuối cùng y cũng không kìm nổi kêu lên: “Tôi biết lỗi rồi! Xin ngài tha tội! Tôi không dám 
nữa đâu! Thuốc giải ở đây, xin đừng giết tôi! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! ” 

Giây lát sau, tiếng ầm ẩm đã lắng xuống, âm thanh của các cạm bẫy bị phá ở đằng xa vẫn vọng 
lại. Khước Ba Ca Nhiệt nghi hoặc mở mắt ra, kỳ lạ thật, có người nào đâu? Lẽ nào vừa nãy mình 
sợ lão già kia quá, nên bị ảo giác? Y loạng choạng đứng lên, vuốt vuốt mặt, thầm nhủ: “Ban 
ngày ban mặt còn sợ như vậu! Thế nào cũng có ngày ta giẫm nát ngươi dưới gót chân! Hừi Ủa? 


Trang 1.953/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


” Y đột nhiên nhận ra bàn tay mình nhẹ bẫng, bình sứ lúc nãy đâu rồi? Bị lấy mất rồi sao? Y vội 
lục lọi khắp người, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất, quả tim đập thình 
thịch như điên cuồng trong lồng ngực. 


Một lúc lâu sau đó, Khước Ba Ca Nhiệt mới đứng lên được, ngước nhìn về phía âm thanh vang 
xa dần, thầm biết Ngưu Nhị Oa lần này khó mà thoát nạn. Vùng căn cứ địa nhiều năm này sợ 
rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi, lẽ nào, mình không còn nơi nào để đi nữa? Y nghĩ ngợi 
một lúc, rồi xoau người chạy về phía biển Sinh Mệnh, thảm nghĩ: “Xem ra, đành phải đến chỗ 
tên đồng minh cũ kia rồi.” Nhưng vừa được mấy bước, y lại dừng lại, tự nhủ: “Nhưng cái tên đó 
tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không? Không, có 
lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn, phải rồi, cứ vậy đi.” Chủ ý đã quyết, Khước Ba Ca Nhiệt liền tất 
tả chạy vù đi. 


Pháp sư Tháp Tây cất thuốc giải vào người, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trực tiếp 
lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa cạm bẫy, đó cũng là nơi Ngưu Nhị Oa náu mình bắn 
lén bọn họ! Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần, Ngưu Nhị Oa cũng không khỏi cuống tay 
cuống chân, nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong một chớp mắt, ụ 
căn bản không thể nào bắt kịp được tốc độ di chuuển ấy. 


“Chó chết thật! ” Thấy pháp sư Tháp Tây chỉ còn cách mình chừng hai ba trăm mét, Ngưu Nhị 
Oa tức tối tháo luôn ống ngắm ra, giương súng lên ngắm không. “Tạch! ” “Tạch! ” “Tạch! ”... Y 
như người đang bắn đĩa bay, những viên đạn liên tiếp lao về phía pháp sư Tháp Tây, viên sau 
nhanh hơn viên trước. Thế nhưng, rõ ràng đối phương còn đang tránh né các loại cạm bẫu, vậu 
mà vẫn không sao bắn trúng được. Ngưu Nhị Oa thảm nhủ: “Đó là con người sao? Quái vật 
mới đúng! ” 


“Soạt” một tiếng, pháp sư Tháp Tây bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới, tu vị trí 
chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náu mình của Ngưu Nhị Oa rồi. Mũi 
phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao... Pháp sư bắt được thứ gì 
liền ném cả về phía Ngưu Nhị Oa thứ ấy. Nhất thời, Ngưu Nhị Oa cũng bị dồn ép cho luống 
cuống chân tay. Tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưỡi câu móc ngược ghim vào vai 
trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi, khẩu AM388 cũng rơi mất. Y bèn rút ngau khẩu M500 ra, 
định chống trả đến cùng. Bỗng nghe “cạch” một tiếng, khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ 
cò, chỉ thấy cổ tau pháp sư Tháp Tây hất nhẹ, khẩu M50O đã nhẹ nhàng rơi xuống tau. 


Pháp sư một tay bám vào thân cây, tau kia cảm súng. Ngưu Nhị Oa đứng dưới đất, một tau ôm 
vết thương trên vai trái, ngước nhìn quái vật trên câu. Chỉ nghe pháp sư Tháp Tây nói: “Tại sao 
lại bắn lén chúng ta? Ngươi là người của chúng à? Merkin? ” 


Ngưu Nhị Oa hằn học gằn giọng: “Muốn giết thì giết đi, đừng phí lời nữa. Đời nàu ta không giết 
được Trác Mộc Cường Ba, chết đi làm ma cũng quyết không tha cho hắn! ” 


Pháp sư Tháp Tây thoáng ngẩn người, nói: “Cường Ba thiếu gia? Ngươi và cậu ấu có thù hận gì? 
Ngưu Nhị Oa nhìn con người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương rốt cuộc là địch 
hay bạn, nhưng trông bộ dạng thì có vẻ không muốn giết chết mình, bèn lạnh lùng “hừ” một 


tiếng. Pháp sư Tháp Tây lại nói: “Nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy, vậy thì cũng nên đối 
mặt giải quuết một lần, trận địa cạm bẫy này hắn phải có chốt tổng chứ, ở đâu? Có phải trong 


Trang 1.954/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lán trại kia không? ” 


Mấy phút sau, được pháp sư Tháp Tây dẫn đường, bọn Trác Mộc Cường Ba tránh khỏi bãi mìn, 
đến chỗ doanh trại nhỏ của Ngưu Nhị Oa. Nhạc Dương lớn tiếng thốt: “Thì ra tên này nhặt được 
một bộ hòm thiết bị, thảo nào có nhiều vũ khí thế! Ha ha, lần nàu may mắn thật! ” Vừa dứt lời, 
anh đã chạy tới mở một hòm vũ khí đạn dược ra. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Kẻ bắn tỉa đó đâu rồi? ” 
Pháp sư Tháp Tây chỉ tay: “Hắn ở trong kia.” 


Vào trong lều, Ngưu Nhị Oa ngồi dưới đất, không biết pháp sư Tháp Tây đã làm gì mà mặt ụ 
trông lộ rõ vẻ uể oải ủ rũ. 


Trác Mộc Cường Ba ngây người ra giây lát, nói: “Là màu à? ” 


Ngưu Nhị Oa nghiến răng kèn kẹt nói: “Đúng vậy, không ngờ phải không! Trác Mộc Cường Ba, 
màu có biết hai năm nay tao trải qua như thế nào không? Tao hận không thể lóc xương xẻ thịt 
mày ra ăn tươi nuốt sống! Trả anh trai lại cho tao đâu! ” 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, Trương Lập đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng: “Này, tự 
mày bắn chết anh trai màu đấy chứ! Chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi? Xử 
theo pháp luật, thì cả hai em nhà mày đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ! ” 


“Bọn chúng muốn giết tao, chúng tao không nổ súng, chẳng lẽ chờ chết à? Tất cả chúng màu 
đều muốn đuổi giết bọn taol ” Ngưu Nhị Oa nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt vẫn hết sức 
hung hãn. 


Trương Lập khịt mũi nói: “Chúng màu không ởi săn trộm, ai thèm đuổi giết chứ! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Ngưu Nhị Oa, anh trai mày chết dưới họng súng của chính mày, hơn 
nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm, chúng mày cũng phải biết rằng mình không 
có kết cục tốt đẹp gì rồi. Bọn mày liều mạng ởi săn trộm thế, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu 
tiên? Sống như vậy cũng chưa thấu đủ à? Mày không cảm thấy mình rất uếu hèn hay sao? ” 


Lúc này, Nhạc Dương hưng phấn chạy vào, cầm theo một món vũ khí có hệ thống điện tử rất 
hoàn bị: “Cường Ba thiếu gia, xem cái này này, đồ tốt đấy nhé.” 


Trương Lập ngây người ra, thốt lên: “Đây... đây là súng tiểu liên XM29 của OICW 1 mà, nó... 
không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao? Trời ơi, bọn chúng lại...” 


Ba Tang cũng chạy vào, lạnh lùng cầm theo hai khẩu SCAR của lính đặc chủng Mỹ, đưa cho 
Trác Mộc Cường Ba một khẩu. 


Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trương Lập: “Nhìn đây này, cái này này, hệ thống đo 
khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện 
HT Hà Ha, - 


Lữ Cánh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi: “Tên này xử lý sao đây? ” 


Trang 1.955/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương, tuụ họ 
đều đã trải qua chiến đấu, nhưng giết một kẻ tay không tấc sắt thì không ai làm được. Nhạc 
Dương ngoẹo đầu, bên cạnh anh là Ba Tang. Ba Tang nói: “Giao cho tôi được rồi.” Pháp sư 
Tháp Tây thở dài, lắc đầu. 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Lúc này, Ngưu Nhị Oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất đột nhiên 
nhảy chồm lên, giật tung vạt áo ra, không ngờ v lại quấn cả thuốc nổ Cơn Lốc Đen trên ngực. 
Chỉ nghe y gầm lên: “Nổ súng đi, người trong căn lều này đều chết sạch! Trác Mộc Cường Ba, 
tao với mày cùng chết một lượt! ” Dứt lời, tựa như muốn lao bổ tới Trác Mộc Cường Ba. Nhạc 
Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã, không ngờ Ngưu Nhị Oa lại lăn ngược về phía sau, 
luồn ra phía ngoài căn lều, rồi ném luôn miếng thuốc nổ Cơn Lốc Đen nhỏ như cái đồng hồ đeo 
tay ấu trở lại. 


Nhạc Dương và Trương Lập vội hét lớn: “Chạy maul Tạc đạn đấy! ” 


Chú Thích 


1. Viết tắt của Objective Individual Combat Weapon, tên một chương trình phát triển vũ khí cá nhân công nghệ cao. 


Trang 1.956/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương ® - Cái Chết Cỏa Đội Trưởng Hồ Dươag 


Trong rừng, sáu thớt ngựa đang lao đi như ánh chớp, chính là nhóm người bọn Trác Mộc Cường 
Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng 
biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm 
mấy con ngựa khỏe. Chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất 
một chút thời gian, giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấu 
đanh mặt lại, để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình táp lên. Tất cả đều đã được tính toán 
kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, đến tên Max bỏ trốn, cạm bẫy... duy chỉ một điều họ không 
nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Shangri-la nàu! 


Đường hẹp gặp nhau 


Trương Lập giật lùi về sau, đè lên câu cột chống lều, căn lều bạt đung đưa như muốn đổ. Bỗng 
thấu Lữ Cánh Nam chảm chậm đởi tới, nhặt miếng thuốc nổ Cơn Lốc Đen dưới đất lên, nói với 
Nhạc Dương và Trương Lập: “Mặt phía sau có màng cảm ứng áp lực, một khi đã dính vào thì 
không thể lấy ra, các cậu quên rồi à? ” 


Nhạc Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu “hì hì” cười chữa thẹn. Lữ Cánh Nam tiện tay ném luôn 


miếng Cơn Lốc Đen đó cho Trương Lập, nói: “Thuốc nổ bị rút hết ra rồi, chỉ là đỏ giả thôi. 


Nhạc Dương đột nhiên kêu lên: “Chết, đừng để hắn chạy mất! ” Vén cửa lều lên, bóng Ngưu 
Nhị Oa đã biến mất tự bao giờ. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Thôi bỏ đi, nhân quả luân hồi, chuyện gì cũng phải tùy duyên, quá 
chấp vào cừu hận, sợ rằng sống cũng chẳng thoải mái gì đâu.” 


Trương Lập nói: “Loại người này, lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới đúng! ” 
Nhạc Dương nghe vậy liền châm chọc: “Sao vừa nãy anh không nổ súng đi? ” 


Trác Mộc Cường Ba khuvên can: “Đừng nói nữa, sắp xếp lại vũ khí đi, thu dọn xong chúng ta lại 
tiếp tục lên đường cho sớm.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Giờ trời đã tối, không thể nhận ra được những chỗ đánh dấu có mìn vừa 
nãy nữa, đêm nay e rằng phải ở lại đây mất rồi. Có điều, chỗ này khá gần bờ biển Sinh Mệnh, 
sớm mai xuất phát cũng không lỡ mấy thời gian đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng Ngưu Nhị Oa bỏ chạy, thở dài một tiếng: “Tôi vẫn không 
thể nào yên tâm được, chẳng may xảy ra chuyện gì...” 


Trương Lập nói: “Yên tâm đi, Cường Ba thiếu gia, chúng ta vẫn còn hai ngàu cơ mà, lộ trình có 
một ngày rưỡi, dù thế nào thì cũng kịp thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Đừng quên là còn Quách Nhật Niệm Thanh, y đã có thể thông báo 
cho người phía Yaca ngăn cản chúng ta, thì khi trở về, sợ rằng cũng không được bình yên như 
lúc khởi hành đâu.” 


Trang 1.957/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: “Không, Cường Ba thiếu gia, anh quên rằng hắn ta là một kẻ rất giỏi dùng âm 
mưu, hắn phải giữ cho đôi tay mình trong sạch, ra tau ở Langbu chẳng phải sẽ làm hắn lộ tấu 
hay sao? Vả lại, giờ chúng ta không giống như lúc đến đây nữa rồi, chúng ta đã có vũ khí! ” Nói 
đoạn, anh giơ khẩu súng lên. Ba Tang cũng chợt thấu một cảm giác hưng phấn dâng trào, nhè 
nhẹ vuốt ve khẩu súng trên tay, lạnh lùng cất tiếng: “Chỉ sợ chúng không đến thôi! ” 


Lữ Cánh Nam cũng khuyên giải: “Quan tâm tắc loạn, đừng quá lo lắng, Mẫn Mẫn và đội trưởng 
Hồ Dương biết phải tự bảo vệ mình mà.” 


“Cũng chỉ có thể vậu thôi, sớm mai xuất phát! ” Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, tự nơi 
đáu lòng vẫn lờ mờ cảm thấy không ổn lắm, đành tự nhủ có lẽ mình đã quá lo lắng mất rồi. 


Trương Lập vội nói: “Tôi đi kiểm tra các trang bị.” Nhạc Dương thấy thế cũng chạy tót theo. 


Các loại trang bị đã chứng thực suy nghĩ của Trương Lập, quả nhiên, vũ khí bên trong mỗi tổ 
hợp hòm sắt được thả dù xuống đều khác nhau. Nếu như trong tổ hợp hòm sắt đầu tiên bọn họ 
nhặt được chủ yếu là vũ khí mang tính chế ngự và thiết bị y tế, thì vũ khí của nhóm người bọn 
Tây Mễ chủ vếu là để thăm dò và khống chế trong phạm vi rộng. Còn mấy cái hòm sắt của 
Ngưu Nhị Oa lại chủ yếu dùng để sắp đặt cạm bẫu, camera giám sát và súng máy tự động có thể 
điều khiển từ xa, mấy quả mìn cũng đều có thể dẫn nổ từ xa, vả lại tất cả đều là vũ khí kiểu mới, 
tuyệt đại đa số chưa từng xuất hiện trên thị trường. Thực không hiểu bằng cách nào mà Merkin 
lại kiếm được những thứ này. Có điều, sau khi Trương Lập kiểm tra, phát hiện hầu hết các vũ 
khí đều có ký hiệu sản phẩm thử nghiệm bằng tiếng Anh, quả nhiên là vẫn chưa được đưa vào 
sử dụng. Họ tìm thấy trong hòm vũ khí rất nhiều đạn ám lực có thể xuyên thấu cả áo chống đạn, 
may mà Ngưu Nhị Oa vẫn chưa kịp dùng đến chúng. 


Ở bờ biển Sinh Mệnh phía bên vương quốc Langbu, có hai người đang dìu nhau, lấy súng làm 
gậy chống, tấp ta tấp tểnh đi trong rừng đước. Đó chẳng phải ai khác, mà chính là Max và Tây 
Mễ. Xương gò má Tây Mễ gô lên, hình dung tiểu tụu, trông lại càng thêm ác độc âm hiểm. Lúc 
ở di tích của dân tộc Mục, ụ đã nhìn rõ dưới vách đá có chỗ hõm vào nên mới dám tung mình 
nhảy xuống, vì ụ cho rằng mình không nhất thiết phải lấy một địch bốn làm gì, mà quan trọng 
hơn là, ụ dự định để Max lại đó, ở lại đó vĩnh viễn. Nhưng không ngờ tên Max này lại cực kỳ 
may mắn, trong tình cảnh ấy mà vẫn sống sót chạy thoát ra được. 


Mấy ngày này, hai người lần theo tín hiệu đi một mạch về phía Tây, Max vẫn hết mực lấy lòng 
Tây Mễ như trước. Nhưng Tây Mễ không phải kẻ mù, y thừa sức nhìn ra cái bóng phía sau bộ 
dạng xun xoe bợ đỡ của Max, có thể sống sót trong tình huống ấy mà không hề bị thương tích 
gì, tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào may mắn như hắn ta nói được. 


Đi đến một cái đầm, hai người dừng lại, trước mặt họ là một cái cây lớn bị nổ toác ra. Tâu Mễ 
ngước đầu lên nhìn xung quanh, nói: “Chỗ này hình như có rất nhiều cạm bẫy, nhưng bị phá 
hoại mất một phần rồi. ” 


“Đại ca Tâu Mễ! Anh nhìn hìa...” Max chỉ vào chỗ chạc ba của thân cây đổ gãy, có một cánh tay 
người, đã hơi thối rữa. Tây Mễ giật cánh tay đã rữa ấy xuống, quan sát một hồi, đoạn nói: “Đạt 
Kiệt, xem ra, hắn bị nổ chết ở chỗ này rồi.” 


Max nói: “Nhất định là bọn Trác Mộc Cường Ba làm! Liệu chúng có ở quanh đây không nhỉ? 
Chỗ này nhiều cạm bẫy thế, chắc là có thôn làng rồi, nói không chừng bọn Trác Mộc Cường Ba 


Trang 1.958/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đó đang ở trong làng. Chúng ta, chúng ta có nên vòng qua không? Đại ca? ” Vừa nói, y vừa tỏ 
ra sợ hãi đến run lên lầu bầu. 


Tây Mễ cười gần: “Thôn làng mà phòng ngự kiểu này thì hơi quá đáng đấy, hơn nữa chỗ này 
vốn chẳng thích hợp để trồng trọt gì hết, không thể là làng mạc được, chắc là một dạng cứ điểm 
quân sự. Cái hồ đó dường như không thể bơi qua được, vậy thì ở đâu chắc chắn phải có thuyền. 
Không cần sợ đám người kia thế, nếu phía trước đúng là làng mạc hay cứ điểm thì bọn chúng 
cũng ở ngoài sáng, còn tao với mày ở trong tối, chúng phải sợ chúng ta mới đúng! ” Lúc này, 
đằng xa chợt vang lên tiếng tù và. Vẻ mặt Tây Mễ đanh lại, tức tối chửi: “Lũ ôn thần chó chết, 
lại đến rồi, chạu maul ” 


Bên bờ biển Sinh Mệnh phía Yaca, mấy tên hộ vệ nằm rải rác dưới đất, trong xưởng đóng 
thuyền bè sắp ngay ngắn một loạt các loại thuyền khác nhau. Khước Ba Ca Nhiệt đứng trên một 
con thuyền tam bản nhỏ sắp rời bến, giơ cao ngọn đuốc trong tay, nhìn những con thuyền nằm 
thành hàng dài, thầm nhủ: “Bạn cũ, ta giúp ngươi thêm lần nữa, có thể nói là đã hết lòng rồi, 
mong rằng ngươi cũng đừng làm ta thất vọng! ” Dứt lời, y vung mạnh tay một cái, ngọn đuốc 
liền bay vèo qua hàng thuyền gỗ... 


Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên tỉnh giấc. Sự thực là gã gần như 
không hề ngủ, gã cảm giác được bọn họ đã bỏ qua mất điều gì đó, hơn nữa, còn nghe thấy cả 
tiếng Mẫn Mẫn đang hô hoán ở nơi phương xa. Đêm qua, Trương Lập và Nhạc Dương và những 
người khác đã thay đổi hết những thứ trong ba lô của mình, các loại vũ khí hiện đại đầu uy lực lại 
được nhét đầu bên trong, những bao đạn căng đầy khiến họ cảm thấy sức lực tràn trẻ chảy khắp 
cơ thể. Trước khi xuất phát, Trương Lập bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để bố trí điều chỉnh lại bãi mìn 
và các cạm bẫy, dù sao thì họ cũng không thể mang hết đồ đạc trong tổ hợp hòm sắt đi được, 
hơn nữa sau này còn phải đi qua Yaca để lên tầng bình đài thứ ba, nếu có thời gian, họ sẽ trở lại 
đây lấy sau. 


Nhưng khi họ chạy đến bờ biển Sinh Mệnh, cuộn khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên làm ai nấu 
đều lạnh người. Trác Mộc Cường Ba nói: “Chuyện tôi lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra rồi.” 


Nhạc Dương nói: “Là Khước Ba Ca Nhiệt, chỉ có hắn mới biết thuyền bè giấu ở đâu! ” 
Ba Tang cũng gằn giọng nói: “Pháp sư Tháp Tây, không thể nhân từ với kẻ địch được nữal ” 


Cả bọn vội đặt ba lô xuống, tranh thủ thời gian đi chặt câu. Khổ nỗi chất gỗ bên bờ biển rất đặc, 
không thể nào nổi trên mặt nước được, họ đành phải đi xa hơn tìm những câu gỗ nhẹ mà chắc 
chắn, lúc ghép xong được một cái bè gỗ có thể hạ thủy thì đã mất nửa ngày rồi. Họa vô đơn chí, 
lúc bè gỗ đang dập dênh trên biển Sinh Mệnh, bỗng một trận cuồng phong mang theo cả mưa 
đá ập xuống rào rào, cái bè gỗ nhỏ hoàn toàn không thể điều khiển nổi. Khi cả bọn ướt lướt 
thướt như chuột đến được bờ bên phía Langbu, trời đã sẩm tối. 


Nhạc Dương kêu lên: “Cường Ba thiếu gia, đến rồi, chúng ta đến Langbu rồi! ” 


Ba Tang ngắng đầu lên nhìn bầu không xám xịt ngoằn ngoèo như con rắn khổng lỗ của Shangri- 
la, nói: “Hôm nay sắc trời rất xấu, có thể sẽ sập tối sớm hơn thường ngày! ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Dù thế nào, hôm nay cũng không thể dừng lại ở Thác Nhật được, 
chúng ta lên bờ sẽ lập tức tiến về Langbu, khi nào trời tối hắn mới thôi! ” 


Trang 1.959/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong không gian tối tăm như mực của Shangri-la, dù là người giỏi nhận biết phương hướng đến 
mấu cũng không thể nào đi lại trong khu rừng xòe tau năm ngón trước mặt cũng không thấy gì 
ấy được, huống hồ lại còn vô số loài động vật ăn thịt và các cạm bẫy nữa. 


Thế nhưng, lúc họ đến gần bãi đá ngầm, phía Langbu không hề phái thuyền ra đón vào. Trương 
Lập tức tối ngoác miệng ra chửi bới: “Ghét thật! Không cần tuyệt tình như vậy chứ! ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không, mọi người nhìn kìa! Đó là thuyền ba lá! Thuyền phía trước cũng 
va phải đá ngầm rồi! Hình như ở Thác Nhật đã xảy ra chuyện gì đó! ” 


Một cơn sóng quật tới, bè gỗ dập dẻnh nâng lên hạ xuống... Khi cả bọn sức cùng lực kiệt bò lên 
được bờ, ai nấu cùng kinh ngạc nhìn xác chết nằm la liệt dưới đất. 


“Vết thương do đạn bắn! ” Nhạc Dương nói. 
Trương Lập trầm giọng hỏi: “Có phải tên Ngưu Nhị Oa kia không? ” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Không, những người này chết từ hôm qua, lúc đó Ngưu Nhị Oa vẫn đang 
ở Yaca, là người khác làm. Max! ” Anh và Lữ Cánh Nam đồng thanh thết lên. 


Trương Lập quan sát vết thương rồi nhận định: “Đạn M16 tiêu chuẩn, điểm xạ, trên cơ thể mỗi 
binh sĩ nhiều nhất chỉ có hai vết đạn, bắn vừa chuẩn vừa nhanh. Giết hết binh sĩ canh phòng ở 
Thác Nhật, bọn chúng vẫn còn đầy đủ hỏa lực.” 


Hai bàn tay Trác Mộc Cường Ba nắm chặt lại. Kẻ địch của bọn họ phân tán khắp nơi, giống như 
vô số con bọ chét, nhân lúc không để ú lại thình lình xổ ra cắn một phát, đến lúc phát hiện ra, 
chúng lại bỏ chạy mất rồi! Nhưng đến giờ phút sinh tử này, tất cả bọn chúng lại lũ lượt kéo ra, 
hết tên này đến tên khác cản đường gã, như thể đã bàn bạc với nhau từ trước rồi vậu. Gã không 
còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, cần phải rời khỏi nơi ngốn ngang xác chết này, nhanh chóng 
trở về Tước Mẫu mới là quan trọng nhất. 


Đúng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba vừa mới đặt chân lên Thác Nhật, trong một dãy nhà đơn sơ 
phía đối diện, Max khẽ kêu lên: “Vẫn còn người! ” 


Tây Mễ bật dậu khỏi giường, hai người đều cảm khẩu M4A1, quan sát qua kính ngắm. Max nói: 
*Có bắn không? ” 


Tâu Mễ nói: “Cái thằng lợn, nhìn cho rõ đi, bọn người kia không phải binh sĩ ở đây, mà là bọn 
đối đầu với chúng ta! Mạo hiểm nổ súng chỉ làm chúng chú ý thôi. Bọn chúng đông hơn chúng 
ta, súng xịn hơn, lại có đội hình chỉnh tế ngay ngắn, đứa nào phản ứng nhanh nhẹn linh hoạt 
nhất ở phía bên ngoài, người già và kẻ bị thương ở giữa, vả lại khoảng cách xa như vậy, đạn của 
chúng ta chưa chắc xuyên qua được áo chống đạn của chúng nữa. Nếu chúng ta dùng súng bắn 
tỉa, thì chúng chết chắc rồi! AM338, MX20, ống ngắm điện tử, khó đối phó lắm đấy.” 


Max nói: “Tên đó là Trác Mộc Cường Ba... Bọn chúng quả nhiên đã đi trước chúng ta một bước. 
Lạ thật, sao chúng quay trở lại nhỉ? Ua? Trên tay chúng là... là loạt vũ khí thử nghiệm đó hải Lẽ 
nào, bọn chúng vượt biển chỉ để lấu số vũ khí đó thôi chắc? ” 


“Hử? ” Tây Mễ sờ lên vết sẹo trên mặt. “Không phải mày nói, tên tù binh chúng ta bắt được kia 
bảo Bạc Ba La thần miếu ở tầng thứ ba sao? Phải vượt biển mới lên được, chỉ có một con đường 


Trang 1.960/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đó thôi mà? Tai mày có vấn đề hay là dịch sai vậy? ” 


“Không, không, không, không phải vậy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức học ngôn ngữ của bọn 
người ở đâu, tin chắc là không sai được đâu.” Trước ánh mắt nghi hoặc của Tâu Mễ, Max cuống 
quớt nói, bộ dạng như thể đã sợ đến đảm đìa mồ hôi ra rồi vậu. 


Tây Mễ lấy làm hài lòng với biểu hiệu nàu của Max, tuy rằng cũng biết có phần giả tạo trong đó, 
nhưng trông thấu bộ dạng đó của đối phương, đích thực cũng khiến y có cảm giác mình đang ở 
ngôi cao vời vợi. Tâu Mễ chảm chậm nói: “Mày xem, bọn chúng có kẻ bị thương, những tên 
khác trông cũng nhếch nhác thảm hại, chắc là gặp phải chuyện gì ở bên kia, nên quay lại cầu 
viện rồi. Có lẽ chúng ngẫu nhiên tìm thấy số vũ khí đó thôi. Hử, là hắn à? ” Y nhìn thấy một 
bóng người quen thuộc trong ống ngắm. 


Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị bảo mọi người mặc kệ những xác chết đó, tiếp tục lên 
đường, nhưng câu nói của Nhạc Dương đã khiến gã không thể không thay đổi sách lược. 
“Cường Ba thiếu gia, những binh sĩ nàu không phải từ phía Thác Nhật chạy ra bờ biển, mà toàn 
bộ đều từ bờ biển chạy ngược về phòng thủ ở đây, chắc rằng chính họ là những người đã phóng 
hỏa đốt hết thuyền ở bên phía Thác Nhật này rồi.” 


Trương Lập tiếp lời: “Thế tức là kẻ địch của chúng ta vẫn chưa rời khỏi nơi đây? Bọn chúng 
không có thuyền! ” 


Những người đứng trên khoảng đất trống lập tức trở nên cảnh giác, tình cảnh Ngưu Nhị Oa 
phục kích họ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Trác Mộc Cường Ba hiểu, giờ đâu cái bè gỗ nhỏ của họ là 
công cụ duy nhất có thể vượt biển. Lúc nàu kẻ địch vẫn chưa rời khỏi Langbu, vùng Thác Nhật 
đã bị thanh tấu này đương nhiên chính là nơi thích hợp nhất cho chúng nghỉ ngơi dưỡng sức. 
Bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu? Tháp canh? Không, nếu ở trên tháp canh, chúng đã sớm phát 
hiện ra bọn gã và nổ súng rồi, chắc chúng ở trong một gian nhà nào đó. Hay là, đang ở trong 
khu rừng bên ngoài kiếm gỗ để làm bè? Không, trong rừng toàn câu đước, không có loại gỗ có 
thể nổi được trên mặt nước. Nhưng dù đối phương ở nơi nào, nhất định chúng cũng rất để ú đến 
lối ra vào duy nhất này, bọn họ định băng qua đây, ắt hẳn sẽ bị chúng lén lút tập kích. Hơn nữa, 
trong tình trạng không rõ số lượng kẻ địch mà đứng ở bãi đất trống như vậy thực sự quá nguụ 
hiểm! 


Mọi suy nghĩ ấy đều chỉ lóe lên trong óc gã trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như cùng lúc 
Trương Lập vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba lập tức ra lệnh: “Nằm xuống! ” Cả bọn liền nằm 
rạp xuống, trà trộn vào giữa đám thi thể. 


Trong dãy nhà đối diện, họng súng của Tâu Mễ và Max vẫn không rời khỏi ô cửa số. 


Max nói: “Bọn nàu phản ứng nhanh quá, lẫn vào giữa đám xác chết, chẳng thấy đâu nữa rồi. Lạ 
thật, sao chúng có thể khẳng định chúng ta không ở trên tháp canh nhĩ? ” 


Tây Mễ nói: “Mấy tên còn sống sót này đều là những kẻ mạnh nhất trong bọn chúng, không chỉ 
quen thuộc với đường lối tác chiến của chúng ta, mà còn rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh xung quanh 
nữa. ” 


Max lại hỏi: “Giờ tính sao? 7” 


Tây Mễ bình thản đáp: “Đợi, đợi chúng xuất hiện sơ hở, cả một đám người di chuyển trên bãi 


Trang 1.961/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đất trống, chắc chắn sẽ có sơ xuất. Nhớ kỹ, lúc nào tao nổ súng thì màu cũng bắn luôn, mày phụ 
trách phía sau, tao phía trước, bắn hết một băng đạn thì lập tức triệt thoái. Khu rừng đước phía 
bên tay trái rất tối tăm ẩm thấp, bên dưới lại là khu đá ngầm, rất thích hợp để ấn nấp. Từ chỗ đó 
ra bờ biển, chúng ta có thể lợi dụng đá ngầm và cây rừng yểm hộ, chắc chúng không dám mạo 
hiểm truy kích đâu. Chỉ cần tìm được con thuyền chúng dùng để tới đâu, tao với mày có thể sang 
được bờ bên kia rồi.” 


Trương Lập thì thào: “Liệu chúng có nấp trên tháp canh không? Hình như tôi thấy có tia sáng 
lóe lên.” 


Nhạc Dương khẽ gắt gỏng: “Bé mồm thôi, bị phát hiện bây giờ. Chúng ta phải tìm chỗ nào che 
chắn mới được.” 


Trương Lập làu bàu: “Chỗ này là bãi đất rộng, lấu đâu ra chỗ nào che chắn? ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Chúng không ở trên tháp canh đâu, đó là mục tiêu rất dễ khiến người khác 
chú ú, tuy đạt được hiệu quả giám sát rất tốt, nhưng đồng thời cũng dễ bị kẻ địch tấn công. Ánh 
sáng lóe lên đó có lẽ là một tấm gương, chắc chúng muốn dụ chúng ta lên đó. Nói không chừng, 
lên được nửa đường chúng ta đã bị tập kích rồi.” 


Lúc này, Ba Tang chọt lên tiếng: “Chúng ở một trong các gian nhà kia, một nơi có thể vừa 
ngắm lên tháp canh, vừa giám sát được bãi đất trống nàv.” 


Nhạc Dương thắc mắc: “Anh Ba Tang, sao anh biết hay vậy? ” 


Ba Tang lạnh lùng đáp: “Cách làm của Nhện Xanh. Nhường chỗ kẻ địch dễ nghĩ đến nhất cho 
chúng, những binh sĩ này cũng trúng phải kế này nên mới mất mạng. Dùng xác chết kẻ thù để 
thu hút sự chú ý của kẻ thù khác, đây vốn là một điển hình trong giáo trình tác chiến của bộ đội 
đặc chủng.” Càng lúc anh ta càng có thể khẳng định, “bạn cũ” của mình chắc chắn đang ở 
quanh đâu. 


Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời nhớ lại cảnh tượng lúc 
họ nhìn Thác Nhật từ phía bên ngoài. “Dịch chuyển sang bên phải, giữ nguyên đội hình, từ cửa 
số tiến vào dãy nhà bên phải kia. Qua chỗ đấy là rừng cây rồi. Ngoài nữa là bãi đá ngầm. Giờ 
trời sắp tối rồi, hoàn cảnh phía bên ấy có lợi cho chúng ta hơn! ” Phán đoán của gã gần giống 
với Tây Mễ, đồng thời lại hỏi: “Pháp sư Tháp Tây, ngài không sao chứ? ” 


Pháp sư Tháp Tây đáp: “Tôi không sao, lúc di chuyển nhớ phải cần thận. Tuyệt đối không được 
nhô cao qua khỏi những xác chết này đâu đấy.” 


Cách chiến đấu của Nhện Xanh 


“Có động tĩnh! ” Max nói. Bọn y trông thấu những chiếc ba lô từ từ nhô lên thụp xuống, tựa như 
sống lưng của một con thú khổng lồ: “Không thấy bọn chúng.” 


Tây Mễ nhíu chặt hai hàng lông mày lại nói: “Bọn chúng cũng dịch chuyển về phía trái. Kò lạ 
thật, kiểu này thì rõ là không định chiến đấu với chúng ta rồi, chúng không sợ bọn ta mai phục 
trong dãy nhà bên trái đó sao nhỉ? ” Y đảo mắt nhìn xung quanh, tưởng tượng vị trí của bọn 
Trác Mộc Cường Ba, lập tức nói: “Bọn chúng phán đoán dựa trên hướng xác chết ngã xuống và 
ánh sáng, phía trái đó tối quá, bất lợi cho việc giám sát. Thằng Max ngu xuẩn, hôm qua mày kéo 


Trang 1.962/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy cái xác đó đi thì giờ đã không gặp phải chuyện này rồi! ” 
Max cuống quứt nói: “Chúng càng lúc càng đến gần dãy nhà bên trái đó rồi, tính sao bây giờ? ” 


Tâu Mễ nói: “Chỗ đó rất có lợi nếu muốn tiến vào bãi đá ngầm và rừng cây. Nhưng muốn tiêu 
diệt chúng ta thì lại rất khó khăn, hơn nữa làm như vậu chẳng khác nào tự bỏ trống đằng sau, 
xem chừng chúng đang nôn nóng rời khỏi đây thì phải. Tốt lắm, vậy thì chúng ta để chúng đi 
qua, đằng nào trong rừng... hừ hừ, biết đâu chúng lại nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cũng 
nên! ” Tây Mễ bật cười nanh ác, nói với Max: “Chúng ta rút về phía phải! ” 


Max thắc mắc: “Sao không tiến lên chặn phía trước chúng luôn? ” 


Tâu Mễ liền sẵng giọng mắng: “Đồ ngu, lúc tao với mày áp sát được phía bên đó thì chúng cũng 
nhìn thấy chúng ta rồi. Mày nghĩ hai chúng ta có thể giết hết ngần ấu người chắc? ” 


Đã đến gần cửa số, Nhạc Dương lấy làm lạ nói: “Cường Ba thiếu gia, anh xem trong nhà hình 
như có bóng người! ” 


Là cửa số không đóng, bóng câu đung đưal Trác Mộc Cường Ba cũng đã thấy, gã hiểu rõ, giờ 
phút nàu chỉ cần phán đoán sai một chút, sẽ lập tức có người bị thương, tuyệt đối không thể để 
xảu ra sai sót nữa. Gã vẫn nhớ lúc mới tới Thác Nhật, tất cả cửa số đều đóng chặt, vì ở đâu 
thường có gió rất lớn. Nhưng giờ đây, cửa số của cả dãy nhà đều đã mở ra hết, tại sao kẻ địch lại 
mở cửa số? Để tiện quan sát, tấn công hay bỏ chạy? Không đúng, mục đích của chúng là... kéo 
dài thời gian và khiến đối phương ngộ nhận, cũng giống như kế không thành của Gia Cát Lượng 
vậu, đây là một dạng chiến thuật tâm lợi! Có lẽ kẻ địch đang dịch chuyển về phía trái, nếu tốc độ 
của chúng đủ nhanh, sợ rằng sẽ đến phía sau lưng mình, như vậy thì cả bọn sẽ vẫn bị giam chân 
ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, mạo hiểm xông vào trong nhà cũng rất nguụ hiểm, rốt cuộc 
bọn chúng có bao nhiêu tên? Không may chúng để lại một tên nấp bên trong những tấm mành 
đang đung đưa bất định kia thì sao nhỉ? 


Nhạc Dương vừa mới dứt lời, Trác Mộc Cường Ba cũng đã có phán đoán của riêng mình - “Pháp 
sư Á Lal ” Pháp sư Á La là người duy nhất trong bọn họ có thể tiến vào trong nhà thám thính 
tình hình. Hai chân pháp sư Tháp Tây đã đứt, đi lại không tiện, hoàn toàn không có ưu thế ở 
chốn đất bằng nà. 


Pháp sư Á La hiểu dụng ú của Trác Mộc Cường Ba, ông vốn đang ở phía trước đội hình dịch 
chuyển. Chỉ thấy hai tay hai chân pháp sư cùng lúc phát lực, vẫn giữ nguyên tư thế khom khom 
người đó nhảy vụt qua cửa số vào bên trong. Nhìn tư thế nhảy ấu của pháp sư Á La, Trác Mộc 
Cường Ba bất giác nhớ lại lúc Lữ Cánh Nam huấn luyện họ thực hiện động tác này từng giải 
thích: “Phương thức nhảy dùng cả tay lẫn chân này, dễ nghe thì gọi là nhảy kiểu linh dương, khó 
nghe hơn một chút thì kêu là nhảy ếch, có điều trong một số hoàn cảnh đặc biệt, lại rất hữu 
dụng.” 


Lúc nàu, pháp sư Á La trong nhà đã phát ra tín hiệu an toàn. Trác Mộc Cường Ba nói: “Mau, tất 
cả vào nhài ” Lần lượt từng người từng người, đều dùng kiểu nhảy ếch đó bật vào qua cửa sổ. 
Trác Mộc Cường Ba bất giác lại trằm ngâm suy nghĩ, kẻ địch không để người canh phòng trong 
nàu, cũng có nghĩa là, nhân thủ của chúng không nhiều, thậm chí còn ít hơn chúng ta nữa, 
chúng đang dịch chuyển về phía trái, như vậy vừa có thể kiểm chế chúng ta, lại có cơ hội rút lui 
ra bãi đá ngầm bên ngoài, chúng ta phải đối phó thế nào đây? 


Trang 1.963/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nếu họ rời khỏi những gian nhà này, thẳng tiến vào rừng câu, coi như chỉ chạm mặt rồi lướt qua 
những kẻ đã đồ sát hết binh sĩ ở Thác Nhật, thì mấu chốt nhất là những kẻ ấy sẽ trở thành một 
mối uy hiếp tiềm tàng của họ, cũng giống như tên Ngưu Nhị Oa kia vậu, nói không chừng chúng 
lại trốn ở đâu đó bắn trộm họ cũng nên; nhưng nếu ở lại đây tiêu diệt kẻ địch, vậy thì họ buộc 
phải bỏ lỡ chút ánh sáng cuối cùng của ngày, không thể không qua đêm ở Thác Nhật. Dù nói là 
ngày mai vẫn còn một ngày để đi tới Tước Mẫu, nhưng không ai dám đảm bảo dọc đường không 
xảy ra chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn, như giờ đâu họ đang bị mắc kẹt ở Thác Nhật này, vậu 
thì tính mạng của đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ cực kỳ nguy cấp. Còn một vấn đề nữa, 
những kẻ này sau khi tiêu diệt toàn bộ binh sĩ ở Thác Nhật, tại sao còn ở lại đây? Bọn chúng 
đang đợi gì? Rõ ràng chuyện này rất có vấn đề. Mặc kệ nó! Đối với những vấn đẻ không thể 
phỏng đoán, Trác Mộc Cường Ba lựa chọn tạm thời gác sang một bên, đưa ra quyết định: giải 
quvết nguy cơ của Đường Mẫn và đội trưởng Hỏ Dương trước. Những kẻ địch này, cứ để chúng 
chạy đến Yaca cũng được, chắc gì đã gặp lại lần nữa. 


Thế nhưng, đột nhiên trong rừng vắng lại một tiếng hú dài “Ù....”, giống như còi tàu sắp rời 
bến, hay tiếng tù và báo hiệu cuộc chiến sắp bùng nổ. Tiếng rít vang lên trong ánh hoàng hôn 
ấu khiến Trác Mộc Cường Ba lại rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan. Lúc này tiến vào rừng 
đước, đợi chờ bọn họ không chỉ là một trận địa cạm bẫy dày đặc, mà đáng sợ hơn nữa là lũ động 
vật hung dữ kia. Gã sực hiểu ra, chẳng trách mấy tên kia lại không rời khỏi Thác Nhật, một là 
không có thuyền, hai là trong rừng lại có vô số sát thủ đang tiểm phục, kẻ địch của bọn gã cũng 
bị vâu khốn ở nơi này. Lúc này, rõ ràng đối phương muốn cướp đoạt cái bè gỗ, có bè gỗ, muốn 
đi Yaca hay vòng qua Thác Nhật đều được cả. Ngay cả bọn gã, muốn rời khỏi nơi đây, nói 
không chừng cũng phải dùng đến cái bè gỗ ấy! 


Nghĩ thông được điểm này, Trác Mộc Cường Ba tức thì quyết đoán hạ lệnh: “Chuẩn bị chiến 
đấu, không cho chúng xông lên! ” 


Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Nhưng mà, không phải chúng ta đang vội về Tước Mẫu 
sao? ” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không vội được, các cậu không nghe ra âm thanh vừa nãy là gì à? Đó là 
tiếng kêu của người Lỗ Mặc. Kẻ địch của chúng ta cũng bị bọn sát thủ ấy vây khốn ở Thác Nhật, 
vì vậu nên chúng mới không rời khỏi đây. Giờ chúng đang muốn cướp thuyền của chúng ta, mà 
lúc nàu, e rằng chúng ta cũng rất cần đến cái bè gỗ đó.” 


Pháp sư Á La nói: “Tôi có thể cõng pháp sư Á La xông về Tước Mẫu trước.” 


Trác Mộc Cường Ba phản đối: “Không được, làm vậy quá nguy hiểm, chúng ta không biết trong 
rừng rốt cuộc có bao nhiêu con thằn lằn nguụ hiểm ấu. Bọn chúng không phải là cạm bẫy chỉ 
biết ở uên một chỗ, mà đều là vật sống, lại hoạt động tập thể như một bầy sói, tôi không thể 
yên tâm với vết thương của pháp sư Tháp Tây được.” Đội trưởng Hồ Dương từng cảnh cáo gã, 
không thể vì cứu một người mà bù vào bằng tính mạng của hai người khác, như vậu dẫu có cứu 
được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Pháp sư Á La nghĩ ngợi giâu lát, rồi cũng gật đầu cho là phải. 


“Vậu giờ chúng ta tính sao đây? ” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt liếc sang phía Lữ Cánh Nam nói: “Sắp xếp phương án tác chiến 
một chút, trước tiên phải giành chiếm địa hình có lợi. Cả khu này chỉ lớn chừng đó, dãy nhà nàu 


Trang 1.964/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đối diện với chúng ta như hình chữ “U”. Bên dưới là vách đá dựng ngược và bãi đá ngầm, chỉ có 
chỗ chúng ta lên bờ và hai rìa bên trái phải của dãy nhà là xuống được bên dưới thôi. Bây giờ kẻ 
địch đang muốn xuống dưới bãi đá ngầm, cái dốc bên trái này chính là đường duy nhất của 
chúng. Chúng ta đứng ở cuối dãy nhà chắc hẳn có thể trông thấy chúng rồi, Ba Tang, anh sắp 
đặt một điểm bắn tỉa ở chỗ này; ngoài tháp canh, mặt ngang của hình chữ “U” này mới là cao 
điểm khống chế cục diện, Nhạc Dương, Trương Lập và tôi, ba chúng ta sẽ qua đó; nóc nhà rõ 
ràng là có tầm nhìn rộng hơn mấy ô cửa sổ này, nếu trên tháp canh không có ai quan sát, thì 
nóc nhà còn ẩn nấp dễ hơn nhiều, pháp sư Á La và Cánh Nam, hai người lên trên đó, chú ý giữ 
an toàn.” Trác Mộc Cường Ba vừa nói, vừa vạch bản đồ địa hình trên mặt đất, trong vòng ba 
mươi giâu đồng hồ đã bố trí nhân thủ xong xuôi. 


Tâu Mễ và Max cũng nghe thấy tiếng gào rú như của loài ác ma chốn địa ngục vắng về ấu, cả 
hai cùng nhớ lại cuộc sống khốn khổ khốn nạn mấy ngày nay, Tâu Mễ đột nhiên ngừng chạy, 
tựa hồ bị âm thanh kia làm cho khiếp sợ đến thần người ra. Max cũng vội vàng dừng lại theo, 
đương nhiên không có dũng khí một mình chạy lên phía trước. Hỏi người chuyên nghiệp những 
vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của họ, đây là sở trường của ông chủ y, riêng bản lĩnh này thì 
Max học cũng rất tới nơi tới chốn. “Chuyện gì vậu đại ca Tâu Mễ? Có gì không ổn à? ” Max 
cung kính đưa ra một loạt câu hỏi. 


Tây Mễ nói: “Mày có nghe thấy những âm thanh đó không? ” 

“Dĩ nhiên rồi, giờ cứ hễ nghe thấy âm thanh đó là tôi lại thấu rùng hết cả mình.” 
“Vậy mày nói xem, đối thủ của chúng ta có nghe thấu không? ” 

“Chuyện này thì đương nhiên rồi, âm thanh đó vang rất xa mà.” 

“Vì vậu không thể tiến lên trước nữa, lúc nàu mà xông ra, thì chỉ có ăn đạn thôi.” 


Tâu Mễ vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh chỗ mình đang đứng, vừa nói: “Nếu là tao, ít nhất 
sẽ để lại hai tên bắn tỉa chờ đợi; nóc nhà là cao điểm khống chế, tao cũng phái người đi chiếm 
lấu; hơn nữa còn phái thêm một nhóm khác đi vòng qua dãy nhà để bọc vây.” Nếu Trác Mộc 
Cường Ba nghe được suy nghĩ hoàn toàn tương đồng của Tây Mẽ, thực không biết gã sẽ có cảm 
tưởng như thế nào nữa. 


Max nói: “Vậy, chúng ta vào trong rừng chứ? ” 


Tây Mễ nhìn ra bên ngoài cửa số, rừng cây đước tăm tối tựa như vô số con quái thú đang nhe 
nanh múa vuốt, y lắc đầu nói: “Không, trong ấu là bàn ăn của thần Chết, nhưng nếu có thể dẫn 
dụ bọn Trác Mộc Cường Ba vào trong rừng thì cũng không tệ đâu. Có điều, kẻ địch của chúng 
ta rất tỉnh minh, khó mà khiến chúng mắc bẫy được. Giờ cách tốt nhất chính là ở lại chỗ này, 
chuẩn bị cho chúng một đòn phủ đầu. Phải rồi, chúng ta còn bao nhiêu miếng Cơn Lốc Đen? ” 


Max lục tìm trong túi, nói: “Ba miếng.” 


Tây Mễ gật đầu: “Tao còn hai miếng. Đặt một miếng ở đây, hẹn giờ một tiếng. Để cái gì đấu lên 
trên che nó đi, đừng để ánh sáng của đồng hồ hẹn giờ lộ ra ngoài.” 


“Một tiếng? ” Max không hiểu. 


Trang 1.965/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tâu Mễ nói: “Đúng thế, một tiếng đồng hồ sau, dù chúng ta chạy rồi hau chết mẹ nó rồi, bọn 
chúng cũng đều lơ là cảnh giác, mà chỗ này cũng sẽ hoàn toàn tối đen như mực. Đến lúc ấu, 
tặng chúng một món quà bất ngờ, không phải sẽ rất vui sao? ” 


Max được thể liền xun xoe lấy lòng: “Chiêu này quả nhiên thật cao minh. Nếu là tôi, không, sợ 
rằng dù là ông chủ, cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cũng không chừng...” 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy như có thứ gì đó nhoi nhói lên trong lòng, dự cảm bất an ấy khiến 
gã càng cần trọng hơn, gã dùng thiết bị liên lạc hỏi Ba Tang: “Có thấu chúng không? ” 


“Không.” Giọng Ba Tang vẫn băng lạnh như thế. 
“Pháp sư Á La? ” 
“Không có ai xuất hiện. ” 


Trác Mộc Cường Ba giơ tay lên, Trương Lập và Nhạc Dương cũng dừng lại, nấp vào chỗ khuất 
ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba nói: “Chúng không xuất hiện phía sau dãy nhà, vậy có nghĩa là 
chúng đã nghĩ đến khả năng sắp xếp này của chúng ta rồi, nói không chừng đang ở phía trước 
chờ tấn công chúng ta cũng nên. Giảm tốc độ xuống, Trương Lập, có phải lấy được thiết bị 
khuếch âm từ chỗ Ngưu Nhị Oa không? Phóng đại âm thanh trong dãy nhà đó lên, chúng ta thở 
thật nhẹ thôi, chảm chậm tiến lên, phải tìm bằng được bọn chúng! ” 


Trương Lập đổi nút tai nghe, trong chớp mắt, tất cả âm thanh trong dãy nhà đều được phóng 
lớn lên, tiếng thở, tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng gió thổi. Trương Lập cần thận phân biệt từng 
âm thanh một, ba người bước từng bước nhỏ, chảm chậm dịch chuyển về phía trước. 


Giây lát sau, Tây Mễ chợt nói với Max trong bóng tối: “Mày nghĩ từ đầu kia dãy nhà này đi qua 
đâu mất bao lâu? ” 


Max đáp: “À, chừng nửa phút? ” 


Tây Mễ lập tức nói: “Vậy thì đúng rồi, chúng ngần ngừ không tiến lên, nhất định là đã biết 
chúng ta đang phục kích giữa đường, khốn thật! Chúng có thiết bị liên lạc, tất nhiên biết chúng 
ta chưa ra khỏi gian nhà này! ” 


Max thắc mắc: “Sao chúng biết chúng ta không luồn ra ngoài chạy vào rừng chứ? ” 


Tây Mễ tức tối quát: “Thằng ngu, mày tưởng bọn thằn lằn khốn kiếp kia biết phân biệt ai là địch 
ai là bạn chắc? Mà mày có phải Thao thú sư gì đó đâu! Lại còn trận địa cạm bẫu kia nữa, chắc 
hẳn chúng cũng nếm qua rồi. Đi! Đi ra ngoài trước! ” Dứt lời Tâu Mễ liền nhao qua cửa số, giẫm 
mạnh xuống đất bùn vài cái, dùng một loại bộ pháp hết sức kỳ quái, khom lưng chạy một mạch 
dọc theo bờ tường. 


Trương Lập nghe thấy một loạt tiếng động lạo xạo, nhưng anh chưa được huấn luyện chuyên 
nghiệp như Ngưu Nhị Oa, nên thậm chí không thể phân biệt được những âm thanh ấy là tiếng 
chân giẫm lên cỏ hay gió thổi lá câu. Thấy đã gần đến cuối dãy nhà, Trương Lập bỏ tai nghe 
xuống lắc lắc đầu, tỏ ý không thể tìm thấu kẻ địch ở đâu. 


Tây Mễ và Max náu mình phía sau một thân cây gần gian nhà đó nhất, Tâu Mễ trầm ngâm nói: 
“Nhất định phải nghĩ cách đánh lạc hướng chú ú của tên bắn tỉa. Nhưng nóc nhà và cửa số giống 


Trang 1.966/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như mâu và thuẫn có thể đổi tay bất cứ lúc nào, phòng ngự và tấn công đều bổ trợ cho nhau 
được, muốn tấn công được chúng, nhất thiết phải chiếm được chỗ nào cao hơn. Nhưng cao 
điểm đều bị chúng chiếm lĩnh cả rồi, chúng ta chỉ có thể...” Y ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp 
canh. 


Max vội nói: “Nhưng mà, không phải anh nói, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm à? Đó là chỗ có khả 
năng trở thành mục tiêu tấn công nhất mà? ” 


Tây Mễ cười gằn lạnh lẽo: “Đúng thế, nhưng cũng có lúc, nơi nguy hiểm nhất lại cũng chính là 
nơi an toàn nhất, chuuến này phải mạo hiểm đánh cuộc một phen vậu. Bọn chúng cho rằng, sắc 
trời mỗi lúc một tối hơn, nơi nhô cao lên như tháp canh kia giống như một tiêu điểm, rất dễ thu 
hút mọi ánh mắt, ngược lại sẽ bỏ qua mất. Hừ, nếu chiếm được tháp canh, giải quyết xong kẻ 
địch trên nóc nhà, muốn lập tức rút lui cũng không phải là điều không thể. Chỉ có điều, chúng ta 
không thể hành động cùng lúc thôi.” 

Bộ dạng Max có vẻ hết sức căng thẳng: “Đại ca Tây Mễ, anh, anh nói là, chúng ta tách nhau ra 
à?” 


Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Max: “Mày sợ à? Loại như mày cũng coi như đã theo Merkin vào 
sinh ra tử nhiều năm nay rồi, tao thật không hiểu, sao một thằng như mày lại sống được đến 
ngày hôm nay nữa? Nhớ kỹ đây, nếu không làm theo lời tao, rất có thể, chỗ này sẽ là đất chôn 
thây của tao với mày đấy, chỉ còn cách đánh liều một phen, mới có hụ vọng giành được chiến 
thắng cuối cùng thôi.” 


Max nhìn sắc trời, gật gật đầu, trong mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp hãi. Tây Mễ hài lòng nhìn ụ, rồi bóp 
chặt lên hai vai gã đàn ông cao lớn ấy truyền cho y chút dũng khí, nhấn giọng cổ vũ: “Yên tâm, 
mày sẽ làm được. Bây giờ, tao cần mày vòng ra phía sau bọn chúng, sau đó...” 


Trong bóng tối, một quả bóng chớp chớp lên những tia sáng màu đỏ lập lòe lục cục lăn ra, đây 
là quả đạn hấp dẫn mà tối qua Trương Lập đã tận dụng các thiết bị còn thừa cải tiến ra, ánh đỏ 
chớp chớp ấy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến các loại vũ khí như bom hoặc lựu đạn lóa. 
Nhưng sự thực là, quả bóng nhỏ ấy chỉ biết lập lòe ánh đỏ, chẳng hề có gì nguy hiểm hết. Có 
điều, nếu kẻ địch thật sự ở trong nhà, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng có phản ứng, cho dù là 
nổ súng hay nhảy qua cửa số bỏ chạy, cũng sẽ đều bại lộ tung tích. 


Không có bất cứ động tĩnh gì, trong gian nhà ấy không có người. Trác Mộc Cường Ba không 
khỏi lấu làm ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay đi mất rồi? Hay là, vốn chẳng có kẻ 
địch gì hết, tất cả đều chỉ là phán đoán sai lắm? 


Trương Lập thở phào một hơi, chúc nòng súng xuống: “Phù, xem ra chúng ta đa nghỉ quá rồi.” 


“Không, có kẻ địch, chúng xông ra rồi, bên ngoài cửa số! ” Trác Mộc Cường Ba nhìn cánh cửa 
số đung đưa trong gió, khẳng định một cách chắc chắn. 


Trương Lập vội giương súng lên, nói: “Sao lại thế, bọn chúng điên rồi chắc? Bên ngoài là địa 
bàn của người Lễ Mặc mà, hay là, chúng sợ đến nỗi chẳng kịp nghĩ trước nghĩ sau gì nữa? ” 


Nhạc Dương gật đầu nhận định: “Cường Ba thiếu gia nói không có sai, chúng từng mai phục ở 
chỗ này, ngay trước khi chúng ta đến một chút thôi, vừa mới đi khỏi! ” Anh chỉ vào một góc 
nhà, phía ấy có dấu vết rất rõ rệt. 


Trang 1.967/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Trong rừng đước có một trận địa cạm bẫy, giữa bọn người Lễ Mặc và 
Thác Nhật vẫn còn một khoảng đệm, chắc là chúng lợi dụng vùng đệm này để thực hiện chiến 
thuật vu hồi. Vấn đề lúc này là, bước tiếp theo bọn chúng muốn làm gì? ” Suy nghĩ của gã xoau 
chuyển cực nhanh trong óc. Tại sao kẻ địch lại rời khỏi chỗ này? Như vậy tức là, bọn chúng biết 
mấy người bọn gã đã cảnh giác, phải rồi, bên mình vẫn chưa thấy bọn chúng, nhưng kẻ địch đã 
quan sát từ khi bọn gã đặt chân lên bờ. Bọn chúng biết nhân số và vũ khí của bọn gã như thế 
nào, bọn chúng rời đi, chứng tỏ rằng vũ khí và nhân số của chúng không bằng mình. Nhưng đi 
vòng qua vùng đệm ấy, thực sự chẳng khác nào nhảu múa trên lằn ranh sinh tử, mục đích của 
chúng có lẽ là cướp cái bè gỗ nhỏ của chúng ta, nhưng giờ phía mình đã chiếm hết các cao 
điểm rồi, bọn chúng làm sao ra được khu bãi đá ngầm chứ? 


Lúc nàu, lời nói của giáo sư Phương Tân bỗng văng vắng bên tai gã: “Khi cậu do dự, hãy đừng 
ngại hỏi ý kiến của mọi người, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia.” Mà lúc này, vẫn còn hai 
chuyên gia tác chiến của bộ đội đặc chủng vẫn chưa phát biểu gì. 


“Các vị, có kiến nghị gì không? ” Trác Mộc Cường Ba hỏi, thông qua thiết bị liên lạc, thông tin 
bọn họ nhận được đều giống nhau. Lữ Cánh Nam lập tức trả lời: “Mục đích của chúng là cướp 
cái bè gỗ của chúng ta, chúng lấn tránh như vậy, ít nhất cũng chứng tỏ một điều rằng, chúng tự 
cho mình ở thế yếu hơn. Nếu một nhóm yếu hơn muốn giành phần thắng khi bị chúng ta bao 
vây, chúng nhất thiết phải đánh lạc hướng chú ý của bọn ta trước, mà không bao lâu nữa, bóng 
tối sẽ trở thành tấm lá chắn lớn cho chúng rồi, đến lúc ấy thì ưu thế về vũ khí cũng như nhân số 
đều sẽ mất đi.” 


Còn Nhạc Dương sau mấy lần thăm dò, đã phán đoán được kẻ địch không nấp trong rừng câu 
bên ngoài ngắm vào trong cửa số, anh nhảy qua cửa số quan sát, Trương Lập bên trong yểm 
hộ. Nhạc Dương cúi rạp mình xuống đất săm soi một hồi: “Vết chân rất loạn, không thể phán 
đoán được có bao nhiêu tên, đợi chút... tuy độ sâu của dấu chân hơi khác nhau, nhưng vết giàu 
thì giống hệt, chỉ có hai cỡ... đúng rồi, chỉ có hai cỡ thôi! ” 


“Dấu chân rối loạn như thế nào? ” Ba Tang bỗng cất tiếng hỏi. 


“Ứm, rõ ràng là kẻ địch vừa tiến vừa lùi, làm hai hàng vết chân biến thành mấy hàng, hơn nữa 
còn cố ý giẫm mạnh rồi lại thả bước nhẹ, nếu không dừng lại quan sát kỹ lưỡng thì rất khó mà 
nhận ra được.” Nhạc Dương cuối cùng bổ sung thêm: “Chắc không có gì đặc biệt, người bình 
thường được huấn luyện một chút cũng có thể dễ dàng thực hiện.” 


Nhưng Ba Tang vẫn hỏi lại: “Cậu nhìn kỹ lại xem, có phải đa số vết chân đều trước mạnh sau 
nhẹ không? ” 


Nhạc Dương gật đầu: “Hình có vẻ như nửa bàn chân phía trước nhấn xuống nhiều hơn, có điều 
vết giàu lớn hơn kia lại rất bình thường.” 


“Những vết chân ngụy trang đó kéo dài đến đâu? ” 


“Ừm... không biết, tôi toàn nhìn thấu những vết chân kiểu ấu. Kù lạ thật, thời gian rất ngắn, sao 
có thể để lại một vệt dấu chân ngụy trang dài như thế nhỉ? Hay là tôi lắm? ” 


“Trên cửa số có cái đinh hay thứ gì khác giống vậu không? ” Ba Tang lại hỏi. Dường như anh ta 
đã nắm bắt được điều gì đó, rất hiếm khi bọn Trác Mộc Cường Ba thấy anh ta hỏi đi hỏi lại một 


Trang 1.968/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuyện thế nàu. 

“Không có, ” Nhạc Dương đáp, “nhưng có một cái lỗ đinh, có tác dụng gì không? ” 

Ba Tang không trả lời, có điều trong cánh mũi dường như phát ra một tiếng “hừ” nhẹ lạnh lùng. 
Lọt lưới 


Lữ Cánh Nam nhận xét: “Kẻ địch chỉ có hai tên, bọn chúng muốn tránh khỏi sự phong tỏa của 
chúng ta. Đánh lạc hướng chú ý của chúng ta thì khó hơn nhiều, chúng hành động tập thể, 
không dám mạo hiểm tách nhau ra, chắc hẳn là không có thiết bị liên lạc, sợ tách ra thì không 
thể chi viện cho nhau được. Hơn nữa, bọn chúng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong 
tâm nhìn của chúng ta, tuy chúng ta không thấy được chúng, nhưng chúng cũng không thể biết 
được bên ta sắp xếp cụ thể thế nào. Tôi nghĩ, bọn chúng cũng chỉ dựa vào suy luận để phán 
đoán tình hình phía chúng ta, nếu có thể sắp xếp lại ở những điểm chúng không thể ngờ tới, 
biết đâu lại có thu hoạch gì đó cũng nên.” 


“Không, ” Ba Tang ngắt lời, “bọn chúng nhìn thấy chúng ta đấy.” 
“Gì hả? ” 


“Những cánh cửa số mở toang kia không đơn giản chỉ để làm mê hoặc kẻ địch thôi đâu, đó được 
gọi là Điệu múa gương của đội Nhện Xanh. Trên đồng phục của biệt đội Nhện Xanh, dù là 
những thứ tầm thường nhất, chẳng hạn như cúc áo, hay những thứ trang trí quân huy, huân 
chương, cũng đều có tác dụng riêng. Chúng giống như kính chiếu hậu của xe ô tô vậu, có thể 
cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cửa sổ 
mở toang đó, chỉ cần một cái định mũ nhỏ, là có thể khiến chúng ta hoàn toàn lộ mình ra trước 
mặt kẻ địch rồi. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này trong biệt đội Nhện Xanh thậm chí 
không cần đo đạc điều chỉnh gì, trong lúc bỏ chạy vẫn có thể bố trí chuẩn xác mấy chục món đồ 
phản quang kiểu như đinh mũ, thông qua sự phản xạ của ánh sáng, tất cả thông tin cần thiết 
đều có thể lọt vào tầm mắt y cả.” 


“Anh Ba Tang, ý anh là, bên phía kẻ địch có một tên từng thuộc biệt đội Nhện Xanh ngày trước 
của anh à? ” Nhạc Dương lấy làm thắc mắc: “Có chắc chắn không? ” 


Ba Tang đáp: “Đúng vậu, phán đoán của cậu về vết chân bên ngoài cửa số rất chính xác, đích 
thực chỉ có hai người, có một trong hai tên đó sử dụng bộ pháp đặc thù của biệt đội Nhện Xanh 
chúng tôi, chuyên dùng để mê hoặc kẻ địch trong khi vẫn chạy với tốc độ cao. Hắn không hề 
bước giật lùi, bộ pháp này gọi là Bước nhảy Clacket, dùng mũi chân liên tiếp di động với tốc độ 
cao, khoảng cách người thường chỉ cần bước một bước, chúng tôi có thể biến thành như có mấy 
người cùng giẫm đạp lên đó vậy. Ưu thế lớn nhất của phương pháp này chính là, nó không ảnh 
hưởng đến tốc độ. Tuy bước chân nhỏ hơn, hơn nữa lại làm tăng độ lệch của tuyến đường di 
chuyển, nhưng tần suất nhấc chân lên hạ chân xuống thì tăng lên rất nhiều. Có điều, phương 
pháp Bước nhảy Clacket nàu cũng chỉ thích hợp với một số hoàn cảnh đặc thù, tỷ dụ như nền 
đất bùn và rừng cây đước rất dễ ấn mình ở đâu chắng hạn.” 


Trương Lập đột nhiên nói: “Anh Ba Tang, anh từng nói, ngoài anh ra, chỉ còn một tên... ” 


“Ừm, Tâu Mễ, biệt hiệu là Nhện Tơ Vàng.” Ba Tang khẳng định một cách chắc nịch. 


Trang 1.969/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong giọng nói của Ba Tang toát lên một vẻ hưng phấn khó tả. Trác Mộc Cường Ba thậm chí 
còn cảm nhận được, đó là tín hiệu phấn khích của một kẻ săn mồi khát máu gặp phải đồng loại 
của mình vậu! Gã hỏi: “Vậy thì, giờ chúng ta phải thay đổi thế nào? Nếu là biệt đội Nhện Xanh, 
bọn họ sẽ xử lú tính huống này ra sao? ” 


Ba Tang bật cười lạnh lẽo: “Mê hoặc kẻ địch! ” 


Trong rừng cây, Tâu Mễ đang xoay xoay một cái cúc áo bằng kim loại, đột nhiên, bỗng dừng 
động tác trên tay lại, trên nóc nhà phía xa xa có người đang lom khom dịch chuyển, ánh sáng 
phản xạ qua một vật phản quang khác được y sắp đặt từ trước truyền thông tin ấy đến. Tuy ở 
trong cái cúc áo, muốn nhận ra có người di động hay không còn khó hơn là nhận ra một sợi tơ 
nhện treo lơ lửng trên không, nhưng đôi mắt Tây Mễ cơ hồ không còn là mắt người thường nữa, 
ụ vẫn có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ nhỏ nhặt này. Tâu Mễ cười thầm lạnh lẽo: 
“Cuối cùng cũng phát hiện được góc chết trong tắm nhìn của điểm bắn tỉa phía bên phải kia rồi 
hả? Người bạn cũ kia, chắc cũng phát hiện được thông tin đặc biệt ta để lại rồi chứ nhỉ, hắn 
muốn giết ta như vậy cơ mà. Chắc hẳn hắn sẽ nghĩ, muốn làm gì đó ngoài tầm dự liệu của ta, thì 
duy chỉ có cách khiến tầm nhìn của ta bị mê hoặc, muốn như vậy, thì phải điều chỉnh lại vị trí. 
Thằng Max không kịp đến chỗ đã định trước kia rồi, thằng ngu ấy hẳn sẽ bị phát hiện giữa 
đường, nhưng với thực lực của hắn chắc cũng vẫn cầm cự được một lúc, đó chính là cơ hội của 
ta.” Tâu Mễ rất hài lòng, mọi sự đều nằm trong tính toán của y cả. 


Max nhắm được một cơ hội, lao ra khỏi khu rừng, dán mình sát vách tường. Y không dám ở lại 
quá lâu trong rừng, một là vì nơi đó ở cách xa dãy nhà, càng áp sát phía bên phải dãy nhà, khả 
năng bị phát hiện khi đang di chuyển trong rừng càng lớn; hai là những âm thanh trong rừng 
vang lên mỗi lúc một gần hơn, khiến y nghe mà không khỏi rùng mình vì sợ hãi, sợ hãi thực sự 
chứ không hề có chút ngụy tạo nào cả. Vị trí hiện giờ tạm coi như an toàn, Max thầm suy tính, 
chỉ cần thận trọng là sẽ đến được vị trí Tâu Mễ đã nói kia. Chỉ là, đến lúc đó, liệu Tây Mễ có leo 
lên tháp canh, tiêu diệt mấy tên bắn tỉa như kế hoạch đã định hay không? Max lại nghiền ngẫm 
một lượt nữa trong đầu toàn bộ kế hoạch của Tây Mễ, không tìm được sơ hở nào, có vẻ như rất 
hợp lú. Y hơi do dự, nên bỏ Tây Mễ lại hay tiếp tục hợp tác đây? Dẫu sao, trong cả chặng đường 
sau này, có một tên chắn phía trước mình vẫn an toàn hơn, sau khi cân đi nhắc lại, Max tiếp tục 
men theo mép tường nhích dần, bộ dạng lén la lén lút như một con chuột cống. 


Mới được hai ba bước, bỗng nhiên có một ít bụi rơi xuống chóp mũi Max. Y vội thẳng người như 
câu sào, áp chặt vào bờ tường, trên nóc nhà có người! Tuy đối phương không phát ra âm thanh 
gì, nhưng sự ma sát rất nhẹ đó đã thay đổi vị trí của bụi bám trên nóc, khiến một ít bụi ở mép rơi 
xuống. Max kinh hãi đến độ không dám thở mạnh, đồng thời các ý nghĩ cũng nhanh chóng 
chuyển động trong đầu như điện chớp. Tại sao trên nóc nhà lại có người? 


Trong kế hoạch của y và Tây Mễ, đâu có dự tính đến chuyện đối phương cũng dịch chuyển khắp 
nơi, vậy chẳng phải sẽ làm lộ mình ra trước họng súng của bọn y rồi hay sao? Trừ phi kẻ địch 
biết được nhân số và vũ khí trang bị của bọn ụ, đồng thời cũng biết bọn y đang dịch chuyển, hơn 
nữa còn đã tách nhau ra. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Max đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, 
ụ chảm chậm co một chân, gác lên cửa số, kế đó dang tay ra, trọng tâm cơ thể dịch chuyển 
sang cánh tay và cái chân kia, lộn vào bên trong nhà. Trông bộ dạng y lúc này thực chẳng khác 
nào một con rùa vụng về, tuụ chậm chạp nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. 


Max vừa lộn vào trong, Nhạc Dương cũng men theo mép tường rẽ ngoặt qua, anh vừa cảnh giác 


Trang 1.970/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quan sát rừng cây, vừa lần tìm dấu vết dưới chân tường. Max ở trong nhà còn chưa kịp thở phào, 
Trương Lập đã từ một phía khác vòng qua. Lúc nàu Max đột nhiên không còn là tên nhát gan 
gặp chuyện gì cũng run lên kia nữa, tựa hồ đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Max 
nín chặt hơi thở, lỗ chân lông thu nhỏ lại, thân thể bắt đầu lạnh băng như mặt tường. Chỗ y nấp 
nằm hoàn toàn trong bóng tối đen kịt, gần như đã hòa làm một thể với màn đen dày đặc, tư thế 
giống như cái táp luy đầu giường, dù Trương Lập có đeo kính hồng ngoại sợ rằng cũng khó mà 
nhận ra được, càng huống hồ bọn họ không hề có thiết bị nhìn trong đêm. 


Để đề phòng vạn nhất, một tau Max đã cầm chắc con dao săn, ánh mắt y tựa như rắn độc nhìn 
chằm chằm vào con môi, nhưng trong đôi mắt ấu lại không hề loé lên dù chỉ một điểm sáng. 
Nhìn y lúc này, còn đáng sợ hơn lúc khống chế Đường Mẫn bội phần. Trương Lập cầm súng, dò 
tìm những mục tiêu khả nghi trong gian nhà, có điều, theo kế hoạch của Trác Mộc Cường Ba, 
làm vậy cũng chỉ để cho đối phương xem mà thôi, huống hồ bây giờ sắc trời đã tối mịt, trong 
nhà toàn những góc chết mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Nhạc Dương đi qua bên 
ngoài cửa số, vẫu tau chào Trương Lập, Trương Lập cũng cười cười bước qua phía đó. Trong 
bóng tối, Max nhìn con mồi đến mỗi lúc một gần, bàn tau cầm cán dao từ từ bóp chặt lại. 


Một bước, hai bước, ba bước... đồng tử Max co lại, gắng hết sức để quả tim đang đập nhanh như 
ngựa kia bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Trương Lập cũng dừng lại cách y chừng năm xăng tỉ mét, 
mũi chân anh suút chút nữa thì chạm vào mặt Max, thậm chí y còn ngửi được cả mùi hôi từ trong 
chiếc giày kia tỏa ra: “Này, cậu nói xem làm vậu có hiệu quả không nhỉ? ” Trương Lập nói. 


Nhạc Dương không dừng bước, cười cười trả lời “Anh muốn nghe cách nghĩ của tôi hả? Theo 
tôi ấu à, có lẽ chỉ có Nhện Xanh mới biết phải đối phó với Nhện Xanh như thế nào thôi. Tiếp 
tục chấp hành đi. Anh đứng đây rất dễ bị hắn nhìn ra sơ hở đó.” Nói đoạn, Nhạc Dương cũng ởi 
khuất khỏi ô cửa số. 


Trương Lập thò đầu ra ngoài nhìn ngó, trong rừng cây vẫn không có biểu hiện gì khác thường. 
Max vẫn đang co ro bên dưới chân Trương Lập, sự nhẫn nại của y đã đạt đến cực điểm, cơ hồ 
không thể nín nhịn được nữa rồi. Đồng thời, các lỗ chân lông đóng kín kia cũng không sao 
khống chế nổi nữa, những giọt mồ hôi đang giành giật không gian hòng chưi ra ngoài. Nhưng y 
vẫn gắng gượng chịu đựng, không thể giết chết người này được, bọn đối phương có thiết bị liên 
lạc, chỉ cần có một chút động tĩnh, ắt sẽ làm kinh động đến những tên còn lại, lúc đó tự nhiên ụ 
sẽ trở thành bia lĩnh đạn, còn Tâu Mễ thì có thể thừa cơ muốn làm gì thì làm rồi. Tại sao đối 
phương lại đột nhiên điều chỉnh như vậy chứ? Lẽ nào, tất cả chuyện nàu đều nằm trong tính 
toán của tên Tây Mễ kia? Hắn sớm đã đoán được mình sẽ bị lộ rồi ư? Hừ, hắn không hề có Ú 
định xông lên tháp canh, mà chỉ cần mình tranh thủ thời gian cho hắn cướp thuyền bỏ trốn? 
Được lắm, tao vốn đợi lợi dụng mày làm bia đỡ đạn, không ngờ mày lại lợi dụng ngược lại tao. 
Tây Mễ, giỏi lắm, mày giỏi lắm! Nhìn Max lúc này đâu còn vẻ ngu xuẩn cum cúp thường ngàu 
nữa, đôi mắt tựa loài rắn độc kia thật không khác ông chủ Merkin của y một chút nào! 


Trương Lập tiếp tục bước đi, anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của Max, cả Nhạc Dương 
và Ba Tang trên nóc nhà cũng vậy. Nếu họ biết, tên Max này nấp vào một góc nhỏ đến không 
thể nào nhỏ hơn trong vòng tuần tra của mình, không hiểu sẽ nghĩ thế nào nữa. 


Tây Mễ lặng lẽ chờ đợi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, đã quá thời gian y dự tính rồi mà vẫn 
không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn nhịp nhàng điều chỉnh vị trí, nếu 
Max hành động đúng theo kế hoạch thì không thể nào không đụng đầu với đối phương được. Lẽ 


Trang 1.971/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nào, Max đã âm thầm giết chết được một tên trong bọn chúng rồi? Không, đám người này đều 
được huấn luyện đặc biệt một cách bài bản, thiết bị liên lạc đều bật liên tục, dù chỉ là con muỗi 
bay đến gần một người trong bọn, những tên khác cũng sẽ cảm ứng được. Vậy thì chỉ còn lại 
một khả năng... Max đã tránh được bọn chúng! Tây Mễ không khỏi cười gằn, “Thằng Max này, 
không ngờ còn giỏi hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Có điều, vậy cũng không sao, 
ta vẫn còn một kế hoạch khác, thằng Max kia có thể nói là rất ngu xuẩn, nếu hắn tránh được 
bọn Trác Mộc Cường Ba, đến được điểm mai phục, lẽ ra hai bên sẽ cùng lúc làm náo động, 
nhưng nếu ta không hành động gì, vậy thì Max cũng sẽ thu hút hết sự chú ú của cả bọn kia. Đến 
lúc ấy, hắn không lấy một chọi năm sáu, thì cũng phải trốn vào rừng sâu. Mày tự cầu nguyện ởi 
nhé, Max...” 


Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tập trung tinh thản chăm chú quan 
sát dãu nhà bên phải, đó là phòng tuyến cuối cùng mà kẻ địch muốn chọc thủng. Đột nhiên, sau 
lưng có âm thanh rất nhẹ vang lên, pháp sư Á La thấp giọng nói: “Để ta đi xem sao.” 


Lữ Cánh Nam gật đầu: “Cần thận.” Pháp sư Á La liền tụt khỏi mái nhà như một bóng u linh, lần 
này thì cả Tây Mễ cũng không thể dựa vào cái cúc áo kim loại để phát hiện ra sự thay đổi ấu. 


Không lâu sau, tiếng pháp sư Á La vang lên trong thiết bị liên lạc: “Tôi phát hiện một cái bẫu 
chưa hoàn chỉnh do một tên trong bọn để lại, rõ ràng chúng muốn khiến cả khu rừng cùng lúc 
phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng tên này đã thất bại, hắn không dám 
khẳng định âm thanh phát ra có làm kinh động chúng ta được hay không, vì vậu đã chạu vào 
rừng mất rồi.” 


“Không phải con Nhện đó.” Ba Tang khẳng định: “Biệt đội Nhện Xanh tuyệt đối không bao giờ 
bỏ chạy kiểu đó, nếu nghi ngờ mình bị bại lộ, hắn sẽ ẩn nấp tại chỗ, chờ thời cơ tấn công.” 


“Vậy thì, kẻ bỏ chạy kia chắc là một tên nhát gan rồi.” Nhạc Dương nói. 


“Rừng cây này sẽ trở thành nơi yên nghỉ cho hắn.” Trương Lập thở phào nói. Giờ bọn họ chỉ 
cần phải đối mặt với một tên địch, hơn nữa đối phương còn đang ngu ngốc chờ đồng bọn hoàn 
thành kế hoạch, đâu biết rằng tên kia đã chạy biến đi mất rồi. 


Lữ Cánh Nam nhắc nhở: “Không được lơ là, tên còn lại rất có thể là cựu thành viên của biệt đội 
Nhện Xanh, cuối cùng bọn chúng vẫn lựa chọn tách nhau ra, xem chừng có vẻ định liều chết 
đánh cuộc một phen rồi. Nếu cùng lúc làm cây rừng rung động, cộng với sắc trời lúc nàu, đích 
thực là có thể khiến chúng ta phân tán chú ý. Vấn đề là, sau khi đánh lạc hướng chú ú của chúng 
ta, bước tiếp theo bọn chúng sẽ có hành động gì? ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Chúng có thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó xông về phía 
bãi đá ngầm, nhưng vậy quá nguụ hiểm, chắc chúng cũng biết, dù chúng ta bị ảnh hưởng cũng 
không thể nào lơ là bỏ qua chỗ mép vách đá ấy được. Còn một khả năng nữa, là nhân lúc chúng 
ta bị phân tán sự chú ý, chiếm điểm cao có lợi, điều này thì có lẽ chúng ta dễ bỏ qua hơn.” 


“Tháp canh! ” Lữ Cánh Nam thốt lên, đó vốn chính là một trong ba nơi bọn họ cho rằng kẻ địch 
có thể xuất hiện. 


“Vậy chúng ta có thể sắp xếp trước, nhưng mà, phải làm sao mới khiến con Nhện ấy hiện thân 
đây? ” Trương Lập hỏi. 


Trang 1.972/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Chúng ta chỉ cần khiến rừng cây rào rạc một phen là biết ngay thôi? ” Ba Tang nói. 
Nhạc Dương gật đầu: “Hay đấy, tương kế tựu kế, quả là chiêu độc.” 


Tâu Mễ tiếp tục xoay xoay cái cúc áo, thầm tính toán, thời gian cũng xấp xỉ rồi. Y hít sâu một 
hơi, điều chỉnh lại trạng thái tỉnh thần, giống như vận động viên chạy trăm mét chuẩn bị xuất 
phát vậu. Tiếp sau đó, cần phải để tinh thần và cơ thể đều đạt đến trạng thái tốt nhất, bất cứ sơ 
hở hay sai sót nhỏ nào cũng đều có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Y ngước nhìn về phía tháp 
canh. Đó là một mũi giáo chọc thẳng lên nền trời hôn ám, đồng tử Tây Mễ giãn to, nhìn rõ từng 
khe hở giữa các viên gạch trên tháp, và cả những ngọn cỏ mọc trên mái nữa, trạng thái lúc nàu 
đã đạt đến mức độ tốt nhất rồi. Có cơ hội lên đó xem một lần cũng không phải một ý kiến tôi, 
chỉ tiếc rằng không phải lần nàu. 


“Loạt soạt loạt soạt! ” Tựa hồ như có cơn sóng ập qua, khoảng rừng phía đối diện ụ vang lên vô 
số âm thanh xào xạc. Max đã thành công rồi! Tây Mễ bắt đầu tăng tốc, lao về phía mép vách đá 
với tốc độ như vận động viên chạy trăm mét, khu nhà hình chữ “U” đã ngăn cản thị lực của bọn 
Trác Mộc Cường Ba, cơ hội nàu sẽ giúp phóng qua được điểm mù trong tầm nhìn của tay bắn 
tỉa, chạy thẳng đến bên dưới tháp canh. Kế đó, cạm bẫy v sắp đặt từ trước sẽ tạo thêm một cơ 
hội nữa, đồng thời Max đã bị lộ mặt cũng phân tán phần nào sự chú ú của kẻ địch, vậu thì, ụ sẽ 
có thể đến được chỗ vách đá một cách thuận lợi. 


Đáng tiếc thay, Tây Mễ vừa hiện thân, đã lập tức bị tau súng bắn tỉa bên phía Trác Mộc Cường 
Ba theo dấu. Nhạc Dương nói: “Thấy hắn rồi, đang chạy đến chỗ tháp canh.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Thu hẹp vòng vây, bất kể thế nào cũng không cho hắn thoát.” 
“Hiểu rồi.” 


Tây Mễ dựa vào phía sau tháp canh, há miệng thở hổn hển, quãng chạy gấp gáp không làm y 
thấy mệt mỏi. Mà bởi sự việc vừa xảy ra đã sém chút nữa khiến mất mạng. Thật không ngờ, 
sau khi điều động lại nhân thủ, tay bắn tỉa kia vẫn rình rập vị trí nàu, căn bản không hề bị tiếng 
động kia làm xao lãng. Giờ y chỉ còn biết hụ vọng kẻ địch không trông thấy mình trong ống 
ngắm, có điều giờ muốn xông ra chỗ vách đá chắc rằng không thể nữa rồi. “Con bà nó chứ, liều 
mạng thôi! ” Tâu Mễ nghiến răng, bắt đầu leo lên tháp canh. 


Trong tính toán của Tây Mễ, nếu bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa phát hiện ra y, vậy thì lên 
đó có thể quan sát được động thái của đối phương, chỉ cần Max bị phát hiện, y vẫn còn cơ hội; 
nếu tay bắn tỉa kia đã trông thấu ụ rồi, vậy thì ra tay bắn hạ đối phương trước, sau đó thử xem có 
tìm được Max không, nếu giúp hắn xử lý một hai cái đuôi đang bám theo, thằng nhãi ấy sẽ 
mang nợ y, mà đối với kẻ đang ở vị trí cao điểm này thì đó chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh. 
Sau đó thì sẽ là một cuộc chiến công phòng, lấy cứng chọi cứng rồi, phải xem súng ai nhanh 
hơn, lòng dạ ai độc hơn, tay ai vững hơn... mắt thấy sắp leo lên đến nơi, đột nhiên phía trên có 
một người thò ra, đầu trọc! Chính là kẻ lợi hại nhất trong đám người kia, hơn nữa lão ta còn cầm 
vũ khí nữa! Tây Mễ gần như không kịp nghĩ ngợi, lập tức bỏ ngay ý định leo lên, trực tiếp nhảy 
từ độ cao mười mấu mét xuống, vừa chạm đất liền nương theo đá lăn thêm mấy vòng để hóa 
giải bớt trọng lực. Phương pháp nhảy này, bất cứ lính dù nào cũng đều phải biết cả. 


Thế nhưng, khi Tây Mễ đứng dậy, bên cạnh đã có thêm ba họng súng chĩa vào, một trong số 
đó, chính là chiến hữu cũ năm xưa trong biệt đội Nhện Xanh của y, Ba Tang. Tây Mễ cười 


Trang 1.973/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thảm, y hiểu rõ, lần nàu mình đã thua, thua một cách hoàn toàn triệt để. Có điều, rốt cuộc sơ 
sót ở đâu? Y không nghĩ ra được. 


Tâu Mễ vứt súng suống đất, Trương Lập nhanh nhẹn bước tới nhặt lên, kế đó đưa mắt quan sát 
đối phương, ánh mắt đảo tròn ấy tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. 


Tây Mễ sực hiểu ra: “Là Max! Thằng Max đó không thực hiện đúng kế hoạch, nhất định hắn đã 
giở trò gì đó, làm đám người này chú ú đến ý đồ của ta, đồng thời tương kế tựu kế sắp sẵn vòng 
vâu chờ mình lọt lưới. Nhưng, còn bản thân hắn thì sao? Nơi duy nhất hắn có thể đi, chỉ có khu 
rừng đầu rẫy bọn thằn lằn ăn thịt người ấu, lẽ nào hắn không sợ? Lẽ nào! Lẽ nào... thằng khốn 
ấu ngay từ đầu đã giả bộ! Nhát gan, ngu xuẩn, thiếu kinh nghiệm dã ngoại, không có năng lực tư 
duy, không dựa vào kẻ mạnh hơn thì không thể tồn tại, lẽ nào tất cả những biểu hiện ấu đều chỉ 
là ngụy trang thôi? Mẹ kiếp, hắn đã đi theo Merkin bao nhiêu năm như vậy, mà Merkin là hạng 
người như thế nào chứ, ta lại quên mất không lưu ý đến điểm này. Không, chỉ vì thắng khốn ấy 
ngụy trang quá giống mà thôi! Cả Thao thú sư mà hắn cũng biết, nói không chừng hắn còn biết 
cách tránh khỏi bọn thằn lằn ấy. Từ đầu chí cuối, hắn luôn đi theo ta, cùng ta chạy trốn một 
cách thảm hại, tất cả chỉ vì muốn người khác chú ú đến ta, mà bỏ qua hắn. Thằng khốn này thật 
đáng sợ, hắn không phải là người nữa! Hắn và tên Merkin kia đều không phải con người nữa rồi! 


Hà 


Ba Tang lạnh lùng nói: “Mày thua rồi! ” 
Tây Mễ nhắm mắt lại, cục yết hầu nhô lên hạ xuống, thấp giọng nói: “Màu đến chậm rồi! ” 


Ba Tang nói: “Đúng vậy, tao chậm mất mười tám năm! Mày đáng lẽ nên chết từ mười tám năm 
trước rồi! Tại sao mày còn giữ lại dấu ấn sỉ nhục ấy, sống những ngày tháng không liêm sỉ làm gì 
chứ? Mày có còn là Nhện Tơ Vàng nữa không? ” 


Hai mắt Tây Mễ đột nhiên mờ bừng ra, gằn giọng nói: “Bởi vì tao còn chưa muốn chết! Có con 
mẹ thằng nào muốn chết trong miệng bọn dã thú ấy chứ? ” Liên ngay sau đó, ngữ điệu v lộ ra 
vẻ ngạc nhiên: “Mã Long Kỳ, mày nhớ lại hết rồi à? ” 


Nhện Xanh đối đầu 


Ba Tang nói: “Tuy không phải toàn bộ, nhưng những điều mày đã làm, tao đều nhớ lại cả rồi! 
Mười tám năm trước, là mày đã lén bắt sói con ăn thịt, mới khiến cả bầy sói điên cuồng tấn công 
chúng tal Sau đó, chính mày đã bán đứng đồng đội, nên mới nhục nhã sống sót được đến bây 
giờ. Chính mày đã dẫn bọn tao vào vòng vây của lũ sói, chính mày đã để lại dấu vết dẫn đường 
cho chúng nó, tất cả đều tại mày! ” 


Tây Mễ gầm lên một tiếng: “Nói nhảm! ” Kế đó giọng nói bỗng trở nên uể oải, lắm bẩm như 
đang tự giải thích: “Không phải như mày nghĩ! Bọn sói đó, tuyệt đối không tấn công chúng ta vì 
tao ăn thịt lũ sói non! Mười tám năm nay tao vẫn không ngừng tìm kiếm, nhất định là còn có 
nguyên nhân khác, bằng không, tao không thể nào sống sót được, cả màu cũng không thể! ” 


Ba Tang nói như chém đỉnh chặt sắt: “Tao mặc xác, từ khi sống sót ở núi tuyết trở về, tao đã 
quên rất nhiều, chỉ có một việc duy nhất là vẫn khắc ghi trong tâm khảm, chính là phải giết chết 
mày! ” 


Con mắt tam giác của Tây Mễ khẽ giật giật, cuối cùng thở hắt ra nói: “Được rồi! Cũng phải kết 


Trang 1.974/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thúc thôi! Mày tưởng những năm qua tao sống tử tế lắm hả? Bọ Cạp, Báo Đốm, Sói Bắc Cực... 
dáng vẻ trước khi chết của chúng nó, đến giờ tao vẫn không thể nào quên được, ngày nào cũng 
sống trong ác mộng. Có thể chết trong ta mày, cũng coi như ăn nói được với lũ Nhện kia rồi.” 


Ba Tang đột nhiên gầm lên: “Cường Ba thiếu gia, hãy giao hắn cho tôi.” 

“Hắn là của anh đấy.” Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn thấy ngọn lửa phẫn hận đang bốc lên 
ngùn ngụt trong mắt Ba Tang, sau đó gã hướng ánh mắt lên bầu không phía sau lưng Tây Mễ. 
Bầu trời Thánh vực như đôi mắt đang nheo tít lại, một sắc lam thẫm kịt, đêm nay không thể nào 
đi được rồi. 


Ba Tang giật lấu thanh đao Trương Lập vừa đoạt được của Tâu Mễ, một thanh loan đao hình 
giọt nước của Nepal, ném xuống chân y: “Tao cho mày một cơ hội, cơ hội sống thêm lần nữal ” 


Tâu Mễ nhặt thanh đao lên, cười giễu cợt: “Giống như trước đây hả? ” 
“Tao cho phép này chết như một thành viên của Nhện Xanh! ” Ba Tang gật đầu. 
“Không sợ tao chạy mất à? ” 


“Nếu mày thật sự chạy được, thì cả đời này cứ làm một tên lính đào ngũ đi, màu không còn là 
người của Nhện Xanh nữal ” 


“Chiến trường của chúng ta ở đâu đây? ” Vết thẹo trên mặt Tây Mễ khẽ co giật, mấy lời vừa rồi 
của Ba Tang dường như khiến hắn bị sỉ nhục nặng nẻ. 


Ánh mắt Ba Tang ném về phía dãy nhà, trong bóng đêm mịt mùng, trông tựa một món đồ tế lễ 
bằng đồng xanh thời cổ đại, cổ phác mà thần bí. 


Ba Tang và Tâu Mễ bắt đầu kiểm tra lại từng món đồ trên người mình, đồng thời quan sát các 
thứ của đối phương, cả một cái cúc áo, một sợi tơ mảnh cũng không bỏ qua. Lúc này, những 
người khác cũng đều đã tập trung lại, Lữ Cánh Nam hỏi: “Ba Tang, anh định làm gì? ” 


Ba Tang đáp: “Đây là phương thức quyết chiến sinh tử của Nhện Xanh, dùng đao chiến đấu, 
răng trả răng, máu trả máu. Lấy cánh cửa kia làm giới hạn, tôi và hắn mỗi người đi một phía vào 
dãy nhà hình chữ “U” kia, ngoài thanh đao trong tau, tất cả mọi thứ bên trong ấy đều có thể sử 
dụng làm vũ khí, bất kể là mai phục hay đánh lén, chỉ một người có thể sống sót trở ra khỏi đó.” 


Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến 
kiểu quyết đấu như vậu, đây có lẽ là một phương thức đặc thù chỉ riêng biệt đội Nhện Xanh mới 
có. Lúc này, Trương Lập bỗng đứng ra, nói với Ba Tang: “Tôi, cũng muốn tham gia trận chiến 
nàu. ” 


Ba Tang ngẩng đầu ngước nhìn Trương Lập, giọng anh nghe tựa như vắng về từ thế giới băng 
tuyết: “Tôi cũng có lý do cần phải giết chết kẻ này! ” 


Tây Mễ cười khẩu ngạo nghễ: “Tao không chơi với bọn trẻ con.” 


Ba Tang nói: “Lý do.” Anh ta chưa từng thấy Trương Lập vừa tức giận, cũng lại vừa bình tĩnh 
lạnh lùng như vậy, đây là dấu hiệu của một sát thủ đã trưởng thành! 


Trương Lập nhìn chằm chằm vào Tây Mễ, gằn giọng nói từng chữ một: “Mày còn nhớ, mười 


Trang 1.975/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tám năm trước, dưới chân núi tuyết, có một người tên Trương Hoài Thành không? ” 


“Trương Hoài Thành? Cái tên trong đội khảo sát khoa học đã cứu tao, sau đó bị tao giết chết đó 
hả? ” Tây Mễ nở một nụ cười khinh miệt: “Giống thật, vậy mà tao không nhận ra. Có điều nhãi 
con à, mày có tư cách gì nói chuyện quyết đấu với tao chứ? ” 


“Bộ đội đặc chủng Trung Quốc! ” Trương Lập chậm rãi đáp. 


Nụ cười của Tây Mễ liền biến mất, y hiểu rõ sáu chữ nàu nghĩa là thế nào. Nhưng chỉ trong 
thoáng chốc, vẻ cợt nhạo kia lại hiện lên trên gương mặt sẹo ấy, lại nghe nói: “Có điều, đừng 
tưởng có Mã Long Ñò giúp mà thắng được tao.” Trong bóng tối mít mùng như thế, chủ yếu là 
đánh lén và ám sát, đông người không phải là ưu thế. Ngược lại, Tây Mễ đến đây sớm hơn 
Trương Lập và Ba Tang một ngày, thời gian một ngày ấu, đủ cho y quen thuộc với từng món đồ 
trong nhà, hơn nữa, ụ còn có một số sắp xếp bên trong đó từ trước rồi. 


Trương Lập không hề động dung, nén lửa giận xuống, lạnh lùng đáp: “Giết mày, chỉ cần một 
thanh đao thôi cũng đủ rồi! ” 


Ba Tang đã kiểm tra xong xuôi, đứng lên nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! ” 
“Tao muốn... bên phải! ” Cặp mắt Tây Mễ nhìn chằm chằm xuống đất. 


Khi sắc trời chìm vào màu đen tối tăm hơn, ba người lần lượt bước vào trong dãy nhà, bốn phía 
xung quanh lập tức trở nên trầm lặng. Song phương đều không phát ra một tiếng động nhỏ nào. 


Nhạc Dương lấm bẩm: “Thật sự không sợ tên Tây Mễ ấy thừa cơ bỏ trốn chứ? ” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: “Không, tôi nhận ra được, đây là cuộc quyết đấu giữa Nhện 
Xanh và Nhện Xanh, bọn họ đánh cược bằng danh dự của mình, đối với họ, thứ đó thậm chí còn 
quan trọng hơn cả tính mạng nữal ” 


Nhạc Dương vẫn ngờ vực: “Có thật là vì danh dự mà bất chấp tất cả không? ” 


Lữ Cánh Nam điểm đạm cất tiếng: “Đây, chính là quân nhân chuyên nghiệp.” Nhạc Dương lắc 
lắc đâu. Điểm này thì những người kia hoàn toàn khác với những tay trinh sát nằm vùng như 
anh, anh được huấn luyện để có thể biến báo linh hoạt, bảo đảm an toàn cho mình trong các 
tình huống phức tạp nhất, như vậy mới có thể đả kích kẻ địch một cách hiệu quả nhất. 


Cuộc chiến vừa bắt đầu, toàn bộ Shangri-la cũng chìm hắn vào bóng đêm tăm tối. Trong khoảng 
nửa tiếng đồng hồ sau đó, thi thoảng lại nghe thấy tiếng “huỳnh huych” lẻ tẻ trong bóng tối, có 
lúc cũng vang lên tiếng đồ đạc vỡ, nhưng chủ yếu là một bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh, hệt 
như màn đêm của vùng đất Shangri-la này vậy, an tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy bất an. 


Cuối cùng, trong nhà phát ra một tiếng nổ vang trời, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt, lưỡi lửa liếm 
trọn cả dãy nhà. Đúng lúc Nhạc Dương kinh hãi đứng bật dậy, liền thấy Trương Lập và Ba Tang 
đìu nhau chạy ra. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều bước lên đón, Lữ Cánh Nam hỏi: “Kết thúc rồi 
-: TÊN 


Trương Lập gật đầu: “Kết thúc rồi, cái tên Tây Mễ sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách 
kẻ địch của chúng ta nữa. ” 


Trang 1.976/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: “Xem anh kìa, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? ” 


Khắp người Trương Lập đều đầy máu tươi, ánh mắt toát lên niềm sung sướng của kẻ báo được 
thâm thù, cười cười nói: “Tôi không sao, chính tay tôi giết hắn đấy.” 


Ba Tang cũng nói: “Đều là máu của Tây Mễ, chúng tôi đều không bị thương. Nghỉ ngơi một 


đêm, sáng mai là hồi phục thôi.” Nói đoạn, anh ta liền liếc sang phía Trương Lập với ánh mắt kỳ 
lạ, tựa hồ như còn có chút khen ngợi. 


Nhạc Dương chưa từng thấy Ba Tang khen ngợi ai. 
Trác Mộc Cường Ba chợt hỏi: “Vụ nổ cuối cùng đó là như thế nào vậy? ” 


Ba Tang đáp: “Chắc là một miếng Cơn Lốc Đen được gài từ trước khi chúng tôi vào trong đó, 
có lẽ Tâu Mễ định sau khi đào tấu, nhân lúc chúng ta lơ là cho nổ một vụ bất ngờ, nên hẹn giờ 
tương đối dài. Đây cũng là một chiến thuật giãn giờ của Nhện Xanh, chúng tôi thường gọi là 
Khúc cầu hồn sau chiến trận! Thực ra, trước khi bom nổ, hắn đã nói cho chúng tôi biết rồi. 
Nhưng dù hắn không nói, tôi cũng đoán ra được.” 


Nhạc Dương không khỏi rùng mình thốt lên: “Kế hoạch ác độc quá, cũng may là hắn chết rồi 
đấy! ” 


Trương Lập lại nói: “Phải rồi, trước khi chết Tây Mễ có nói với chúng tôi một chuyện, không 
biết là thật hay chỉ là dọa chúng ta thôi. Hắn bảo, phải cần thận với kẻ đi cùng hắn.” 


Ba Tang bổ sung: “Max.” 


Nhạc Dương tưởng rằng Tây Mễ bị bom nổ chết, giờ nghe kể lại mới biết hình như không phải 
thế, trước khi chết hắn còn cảnh cáo bọn Trương Lập và Ba Tang gì đó, anh bèn không nén nổi 
tò mò hỏi: “Tây Mễ chết như thế nào vậy? ” 


Ba Tang lại nhìn Trương Lập với ánh mắt tán thưởng, nói: “Bị ám sát, bị một con dao găm từ 
trong bóng tối đâm chết.” 


Nhạc Dương kinh ngạc nhìn Trương Lập. Cái gã nàu không ngờ nói được làm được, bằng cách 
nào vậy? Dùng dao găm ám sát một thành viên của biệt đội Nhện Xanh, chẳng trách ánh mắt 
của Ba Tang cũng biến đổi như thế. 


Trương Lập khẽ thở hắt ra nói: “Mệt quá, giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Phì, đêm nau 
chúng ta đành phải ngủ ngoài trời vậu, nhà cửa cháy hết rồi...” 


Phía xa xa trong rừng đước, Max nằm trên một tán cây, đột nhiên thấy phía xa bùng lên một 
ánh chớp đỏ, liền lắc lắc đầu, thầm nhủ: “Tây Mễ tiêu đời rồi, giờ đâu trong đám nhảy dù đợt 
đầu tiên, sợ rằng chỉ còn lại mình ta thôi. Chết tiệt thật, lúc đó không nên tham công đòi đi 
trước làm gì, nếu cùng đi với ông chủ, chắc chắn an toàn hơn nhiều.” 


Trên bãi đất trống ở Thác Nhật, ánh lửa rợp trời, Trác Mộc Cường Ba nhìn ngọn lửa, lòng cũng 
nóng như thiêu như đốt, ngày mai, ngày mai nhất định không thể để xảy ra chuyện gì nữa. 


Cùng lúc đó, trong một gian phòng đá ở Tước Mẫu, ánh nến bập bùng, Đường Mẫn đang cẩn 
thận thay băng cho đội trưởng Hồ Dương. Vết thương đã khép miệng, tình trạng rất ổn định, chỉ 


Trang 1.977/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cần một hai tuần nữa là khỏi hẳn, tuy sẽ để lại sẹo, nhưng nhất định đội trưởng Hồ Dương sẽ coi 
nó như huân chương chiến công, ngược lại còn lấy làm tự hào. Hồ Dương nhìn cô bé đang băng 
bó cho mình, trong lòng dâng trào lên một cảm giác giống như giáo sư Phương Tân thuở đó, 
trước đây mình thô lỗ với cô bé này quá, có lẽ, đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong mất rồi. 


“Để tôi tự làm, cô đi nghỉ sớm đi! ” Giọng đội trưởng Hồ Dương thân thiết vang lên. 


Đường Mẫn lắc lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng, chăm chú tiếp tục băng bó cho anh. Đột nhiên, cô nhẹ 
giọng hỏi: “Đội trưởng Hồ Dương, anh nói xem, Cường Ba... anh ấy, liệu ngày mai, anh ấy có 
trở về không? ” 


Đội trưởng Hồ Dương nói: “Yên tâm đi, ngày mai họ nhất định sẽ trở về mà.” 


Đường Mẫn lại nói: “Nhưng mà, không phải đã nói, cùng lắm cũng chỉ mất ba ngày thời gian 
thôi sao? ” 


“Chà, tại cô nhớ Cường Ba quá đấy thôi. Có lẽ họ gặp phải mưa bão, hoặc ở Yaca thêm một 
ngàu cũng nên, ngày mai nhất định họ sẽ về kịp. Hẳn cô phải biết, trong lòng. Cường Ba, cô còn 
quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy chứ.” Đường Mẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hai 
má ửng lên một ráng mây hồng. 


Thế nhưng, hai người họ đợi đến trưa ngày hôm sau cũng không thấu bóng dáng bọn Trác Mộc 
Cường Ba trở về. Đường Mẫn bắt đầu bối rối, cô lại đến phòng đội trưởng Hồ Dương, nôn nao 
lo lắng: “Họ vẫn chưa trở vẻ.” 


Đội trưởng Hồ Dương đang nghĩ không biết nên an ủi cô bé này như thế nào, ngoài cửa đột 
nhiên xuất hiện một bóng người, chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh đang nheo nheo mắt lại, 
mỉm cười nói: “Thời gian hạn định của chúng ta sắp đến rồi đó, hai vị, chuẩn bị đi, ta đến mời 
các vị lên đàn tế đây.” Cặp mắt ụ đã nhăn tít lại mảnh như sợi chỉ. 


“Đàn... đàn tế gì? ” Đường Mẫn hoảng hốt kêu lên: “Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mài ” 


“Đúng thế, ” Quách Nhật Niệm Thanh nói, “đúng là ngàu hôm nay vẫn chưa kết thúc, có điều, 
theo ước định giữa chúng ta, khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc các vị tắt thở, ta sẽ 
chấp hành ước định ấu một cách nghiêm khắc. Hơn nữa, đàn tế cũng là nơi cao nhất ở Tước 
Mẫu này, ở đó cũng có thể nhìn thấy Cường Ba của các vị đã trở về hay chưa.” 


Đội trưởng Hồ Dương chau mày, xem ra, tình hình không được lạc quan như trong tưởng tượng 
của anh, chỉ nghe Quách Nhật Niệm Thanh lại nói tiếp: “Ta nghĩ, chắc bọn Trác Mộc Cường Ba 
đã bỏ rơi các vị rồi. Để đề phòng các vị bỏ trốn, chúng ta buộc phải có một số biện pháp phòng 
ngừa cần thiết. Mong các vị lượng thứ.” 


Đường Mẫn lắc mạnh đầu: “Không đâu! Cường Ba nhất định sẽ trở lại! Các người canh giữ nơi 
này nghiêm mật như vậu, chúng tôi làm sao chạy thoát được? Liệu có thể chạy đi đâu đây? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh không giải thích gì thêm, vẫu tay một cái, đám quân lính liền bắt lấy 
Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương đưa lên đàn tế. Nhưng bản thân y vẫn chưa rời khỏi gian 
phòng, đợi bọn lính đưa hai người kia đi xa hẳn, trong bóng tối mới có người cất tiếng nói: “Binh 
sĩ chắc đã đến nơi rồi.” 


Trang 1.978/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh nói với người trong góc khuất kia: “Ngươi chắc chắn bọn chúng đã đưa 
Qua Ba Đại Địch ô đến chứ? 7 


Ngữ khí người kia nghe chắc chắn mười mươi: “Đúng vậy, không biết chúng dùng cách gì mà 
thuyết phục được lão, hơn nữa lão còn giúp bọn chúng phá hoại rất nhiều cạm bẫy ta tốn nhiều 
năm tâm huyết mới bố trí ra được. ” 


“Còn tên Ngưu Nhị Oa kia thì sao? ” 


“Chuyện này bị hỏng chính là do hắn, hắn có thù với tên Trác Mộc Cường Ba, lần này nếu 
không phải tại hắn một lòng muốn trả thù, chúng ta đã có thể thuận lợi kéo dài thời gian ngăn 
không cho chúng gặp Qua Ba Đại Địch ô rồi, cũng không đến nỗi bị lão già ấu hủy mất bao 
nhiêu cạm bẫy của ta.” 


“Được rồi, cuối cùng tên người Giáp Mễ đó thế nào hả? ” 
“Không biết, quá nửa là đã chết rồi.” 
“Ưm, vậy thì rất tốt, kế hoạch của ta vẫn không bị ảnh hưởng gì.” 


Người trong bóng tối kia mắng thầm: “Kế hoạch của ngươi đương nhiên không bị ảnh hưởng, 
nhưng ta thì tiêu rồi! ” Có điều, ngoài miệng y vẫn tỏ ra quan tâm hỏi: “Đám binh sĩ ấu, có ngăn 
cản được chúng không? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩu: “Yên tâm đi, đó là đội quân Ám Dạ do đích thân ta huấn 
luyện, dù chúng có vượt được biển Sinh Mệnh, hôm nay cũng không thể kịp trở về Tước Mẫu. 
Ừm, cũng đến giờ chuẩn bị hành hình rồi, bất cứ kẻ nào muốn đối đầu với ta, cũng đều không 
thể tha thứ được! ” Gương mặt tươi cười của ụ bỗng trở nên nanh ác tàn độc lạ thường, biến đổi 
quá nhanh, khiến người trong bóng tối kia cũng không khỏi rùng mình kinh hãi. 


Cái chết của đội trưởng Hồ Dương 


Trên đàn tế bằng đá xếp thành hình tròn ấy, Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương bị người ta 
dùng dây thừng trói chặt vào cột đá. Từ nơi nàu đúng là có thể dõi mắt nhìn thấy khu rừng và 
biển hồ mênh mông bên dưới thành Tước Mẫu. Quách Nhật Niệm Thanh chậm rãi bước tới 
trước mặt hai người, liếc xuống bên dưới một cái, rồi cười cười bảo: “Cảnh sắc cũng không tệ 
nhỉ? ” 


^s 1 


“Hừi ” Đường Mẫn nói: “Họ sẽ trở về, họ sẽ trở về nhanh thôi. 


3 } 


“Ùm, ta tin cô nói thật, có điều, trước lúc đó, ta muốn tặng các vị một món lễ vật nhỏ.” Quách 
Nhật Niệm Thanh đánh mắt ra hiệu cho tên binh sĩ bưng tới một cái mâm nhỏ, chỉ thấy trên 
mâm xếp một hàng những ống kim loại rỗng ruột, từ nhỏ đến lớn xếp thành một hàng, ống to 
nhất cũng bằng ngón tay cái. 


“Đây là gì vậu? ” Đường Mẫn thất thanh kêu lên. Còn đội trưởng Hồ Dương thì chỉ cần liếc nhìn 
đã nhận ra ngay, đây là ống rút máu. Thời xưa, các đồ tế thường dùng để rút máu những loài 
động vật cỡ lớn như lợn, bò... đầu nhọn cắm vào huyết quản, máu sẽ theo đường ống chảy ra 
ngoài cơ thể, cho đến khi chết. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? ” Đội trưởng Hồ Dương cũng 
nghỉ hoặc hỏi. 


Trang 1.979/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“À, cái này...” Quách Nhật Niệm Thanh đưa tay chọn lựa trong mâm, mỉm cười nói: “Minh ước 
thần thánh, được kú kết bằng máu tươi, kẻ nào vi phạm, cũng phải dùng máu để đền bồi. Theo 
thông tin ta nhận được, bọn Trác Mộc Cường Ba đến giờ vẫn chưa đến Thác Nhật. Hôm nay sợ 
rằng họ không kịp trở lại rồi, vì vậy, ta chuẩn bị trước một chút thôi! ” 


“Ông nói bậu! Ông gạt tôi! Chắc chắn họ đã đến Thác Nhật rồi, giờ đang ở trên đường, chỉ một 
chốc nữa là sẽ về tới đây thôi! ” Đường Mẫn lớn tiếng hét lên. Quách Nhật Niệm Thanh chọn 
một cái ống cỡ vừa, đung đưa trước mắt cô, sắc mặt Đường Mẫn tức thì trở nên tái mét. 


“Ừm, muốn làm gì thì cứ làm với ta đâu nàu, bắt nạt đàn bà, vậu mà cũng coi là bậc đại tướng à? 
” Đội trưởng Hồ Dương không thể nhịn nổi nữa. 


Quách Nhật Niệm Thanh cười khì khì nói: “Đừng nôn nóng, ai cũng có phần, máu của các 
người sẽ chỉ từ từ chảy ra thôi. Ta nhất định sẽ tuân thủ minh ước thần thánh, trước khi màn 
đêm hoàn toàn buông xuống, các người nhất định không tắt thở được đâu.” 


Đội trưởng Hồ Dương nghe mà tức đến xanh mặt, tên khốn này, không ngờ lại chơi trò chữ 
nghĩa đó, làm vậy có khác nào giày vò người ta đến chết? Lão quốc vương kia sao không thấu 
đâu, sao lại để cho hắn dùng trò bỉ ổi vô sỉ nàu hại người! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào 
ông ta để mặc cho Quách Nhật Niệm Thanh làm bừa hay sao? ” 


Thấy Quách Nhật Niệm Thanh lại bước về phía Đường Mẫn, khóe mắt cô đã ẳng ậng nước, đội 
trưởng Hồ Dương không nhịn nổi quát lên: “Đủ rồi, đừng làm hại cô ấy, có giỏi thì đâm hết cả 
vào ta đây nàu! ” 


“Chậc chậc! ” Quách Nhật Niệm Thanh làm ra vẻ kinh ngạc lắm, tấm tắc nói: “Đây là yêu cầu 
của ngươi đây nhé, ta chỉ lo, nếu trước khi trời tối bọn Trác Mộc Cường Ba trở về, mà... mà... 
ngươi lại không cầm cự được. Vậy thì cũng không thể xem là chúng ta vi phạm minh ước thần 
thánh đâu đấy nhé! ” 


Đội trưởng Hồ Dương trợn trừng mắt lên quát: “lm mẹ cái mồm mày đi! Tên nhãi con nhà ngươi 
chắc không chỉ biết dọa khiếp người ta thôi đấu chứ! ” 


Quách Nhật Niệm Thanh mím môi cười, đổi sang một ống khác lớn hơn, trên mặt vẫn giữ 
nguyên nụ cười xun xoe thường ngày, bước về phía đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ 
Dương không cam lòng, gào lên: “Ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Tại sao? Tại sao ngươi 
nhất định phải nhằm vào chúng ta như thế? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh áp mặt vào, kiếng chân lên khẽ thì thầm vào tai đội trưởng Hồ Dương: 
“Bởi vì ngươi, đã cướp đi thứ quú giá nhất của ta. Không có kẻ nào, có thể cướp đoạt thứ gì của 
ta được! ” 


Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu lại, lấu làm nghi hoặc nhìn tên lùn Quách Nhật Niệm Thanh 
trước mắt, đột nhiên thấy trước ngực nhói lên, lúc cúi đầu xuống, thì cái ống rút máu dài chừng 
năm lóng tay kia đã đâm một nửa vào ngực mình rồi, từng giọt máu to tướng chảy ra phía đầu 
bên kia, nhuộm đỏ cả bàn đá. Quách Nhật Niệm Thanh đã bước lùi lại, Đường Mẫn thất thanh 
khóc nấc lên: “Đội trưởng Hồ Dương... đừng mà... đừng mà...” 


Đội trưởng Hồ Dương dịu giọng an ủi: “Tôi không sao, nhất thời cũng không chết được đâu mà 
lo.” Anh nhìn chằm chằm vào mặt Quách Nhật Niệm Thanh, nói: “Ta không hiểu, rốt cuộc 


Trang 1.980/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngươi đã mất cái gì vậy? Tại sao ta lại cướp của ngươi? Ngươi nói ra xem, nếu đúng là ở chỗ ta, 
ta sẽ lập tức trả lại ngươi ngay bây giời ” 


“Trả lại cho ta? Ha hai ” Tiếng cười của Quách Nhật Niệm Thanh nghe thật thê thảm: “Không, 
ngươi không bao giờ trả lại được! Không bao giờ có thể trả lại được! ” Y quay người rời khỏi đàn 
tế, trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ: “Canh chừng bọn chúng, có chuyện gì phải báo ngay với 
tai ” 


Tên hộ vệ trưởng đứng cạnh đó lo âu hỏi: “Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân, đại vương bảo 
tôi đến hỏi ngài, làm như vậy liệu có... có ổn không? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh cười gằn nói: “Ngươi nói với đại vương, chắc chắn bọn chúng không 
thể trở về kịp. Hơn nữa, ta dám đảm bảo, chỉ cần trời chưa tối hắn, kẻ đó tuyệt đối không thể 
tắt thở được, chúng ta không hề vi phạm minh ước thần thánh.” Gã đội trưởng liền cung kính lui 
xuống. 


Trong rừng, sáu thớt ngựa đang lao đi như ánh chớp, chính là nhóm người bọn Trác Mộc Cường 
Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng 
biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm 
mấy con ngựa khỏe. Chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất 
một chút thời gian, giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều 
đanh mặt lại, để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình táp lên. Tất cả đều đã được tính toán 
kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, đến tên Max bỏ trốn, cạm bẫy... duy chỉ một điều họ không 
nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Shangri-la này! Thời tiết hôm nay rất tệ, mới trưa mà bầu trời 
hình con rắn khổng lô của Shangri-la đã xám xịt. Ba Tang ước tính, hôm nay có thể sẽ sập tối 
sớm hơn ngày thường từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Chính hai ba tiếng này, rất có thể sẽ lấy 
mạng của đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn! 


Trên đàn tế, sắc mặt đội trưởng Hồ Dương đã bắt đầu nhợt nhạt, từng giọt máu lớn vẫn đang 
không ngừng nhỏ xuống. Đường Mẫn từ đầu vẫn luôn nói chuyện, tìm cách phân tán sự chú ý 
của anh. Lúc này, cô cũng quan sát thấu đội trưởng Hồ Dương bắt đầu có biểu hiện dị thường, 
vội nói: “Đội trưởng Hồ Dương, anh... anh không được ngủ đâu đấy! ” 


Đội trưởng Hồ Dương gượng cười gật đầu: “Tôi biết, tôi có ngủ đâu? ” 
“Đội trưởng Hồ Dương, có phải anh bắt đầu thấu lạnh không? ” Đường Mẫn lại hỏi. 
“Làm gì có.” Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười lắc đầu. 


Nhưng Đường Mẫn thấy rất rõ ràng, toàn thân đội trưởng Hồ Dương đang khe khẽ run lên, hơn 
nữa giọng anh cũng càng lúc càng nhỏ hơn. Đường Mẫn tiếp tục gọi: “Đội trưởng Hồ Dương, 
đội trưởng Hồ Dương...? ” 


Lần này không có tiếng trả lời. Hỏi lâu sau, đội trưởng Hồ Dương mới từ từ ngắng gương mặt tái 
nhọt lấm tấm mồ hôi lạnh lên, khẽ nói: “Con đường này, mọi người phải đi tiếp thôi vậu. Tôi già 
rồi, không thích hợp với công việc nàu nữa rồi.” 


“Đội trưởng Hồ Dương, anh nói gì vậu? ” Đường Mẫn cuống lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ... đội 
trưởng Hồ Dương đã sắp không nghe thấu cô nói gì rồi hay sao? 


Trang 1.981/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đội trưởng Hồ Dương vẫn lầm bẩm tự nói một mình: “Lần này đến được đây, thật đúng là, đúng 
là nơi nguy hiểm nhất trong những nơi tôi từng đặt chân đấy. Phải rồi, thay tôi nói hộ với Cường 
Ba một tiếng, bảo cậu ấu...” giọng đội trưởng Hồ Dương càng lúc càng nhỏ, dân dân không thể 
nghe thấu nữa. 


Đường Mẫn khóc lớn: “Đội trưởng Hồ Dương! Đội trưởng Hồ Dương! Anh không có chuyện gì 
đâu! Đội trưởng Hồ Dương, Cường Ba sẽ trở về ngay thôi mài Đội trưởng Hồ Dương! Người 
đâu! Mau đến đây! Cầu xin mấy người đấy! ” 


Giây lát sau, Quách Nhật Niệm Thanh đã đến bên cạnh đàn tế, quan sát trạng thái của đội 
trưởng Hồ Dương. Đường Mẫn bị trói bên cạnh vừa khóc lóc vừa kêu gào: “Anh ấy không xong 
rồi, mau cứu anh ấy đi... cầu xin mấy người mau cứu anh ấy đi! ” 


Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ nghĩ ngợi, hỏi: “Tại sao lại không xong chứ? ” Y ngấng đầu lên 
nhìn sắc trời, rồi như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó: “À, thì ra trời sắp tối rồi! ” Nói đoạn, ụ 
liền quay sang bảo Đường Mẫn: “Đừng lo, rồi sẽ đến lượt cô thôi. Ta sẽ cho cô một cái chết 
nhanh gọn, chứ không phải chịu khổ như vị dũng sĩ nàu đâu. Đây là, ưu đãi dành riêng cho cô 
đấy.” 


Đường Mẫn bấy giờ mới phát hiện, bầu trời đã mù mịt mây đen, quả nhiên màn đêm đã gần như 
phủ kín khắp nơi. Cô lầm bẩm nói: “Sao lại thế, sao lại thế này chứ? ” 


Quách Nhật Niệm Thanh sai binh sĩ đốt đuốc lên, rồi lắm bẩm không ngừng: “Đến lúc lên đường 
rồi, đến lúc lên đường rồi...” tựa như một gã phù thủy đang niệm chú ngữ nguyên rủa ai đó. 


Lúc này, đội trưởng Hồ Dương lại tỉnh táo được một chút, cúi đầu nói với Quách Nhật Niệm 
Thanh: “Này, thằng lùn, ta hỏi cái, sau khi chết, ta có được thiên táng không vậy? ” 


“Hả, thiên táng? ” Quách Nhật Niệm Thanh chẳng hẻ để tâm đội trưởng Hồ Dương gọi y là 
thằng lùn, cười khẩy đáp lời: “Đó là nghi thức dành cho bậc quân vương! Ngươi à? Chết rồi chỉ 
có da bọc xương, xác thịt ngươi sẽ làm thức ăn cho lũ sâu bọ dưới lòng đất.” 


“Trở về rồi! Họ trở về rồi! ” Đột nhiên, Đường Mẫn hét lớn: “Mau, mau thả anh ấy ra, Cường 
Ba trở về rồi kìal ” 


Quách Nhật Niệm Thanh đứng trên đàn tế dõi mắt nhìn ra phía xa xa, quả nhiên, trong bóng tối 
có mấy cái bóng đang di động, nhưng không thể phân biệt được đó là gì. Y không dám khẳng 
định, cúi đầu suy nghĩ giây lát, quyết định thà giết lắm còn hơn bỏ sót, bèn ngắng cao đầu lớn 
tiếng nói: “Đó không phải Trác Mộc Cường Ba, là người Lễ Mặc. Hơn nữa... trời đã tối đen, 
theo minh ước thần thánh, ta sẽ cắt lấy linh hồn của các người! ” 


“Không! ” Đường Mẫn kêu lên thảm thiết: “Trời vẫn chưa tối hắn, các người mau nhìn đi! Trời 
vẫn chưa tối hẳn mài ” 


Trong tầng mây đen dày đặc, vẫn còn một kẽ hở, một tia sáng vếu ớt ló ra từ nơi đó. Mấy tên 
binh sĩ đều ngước nhìn bầu trời, rồi lại đưa mắt sang phía Quách Nhật Niệm Thanh. Làm trái 
minh ước thần thánh, chính là báng bổ thần minh, bọn họ bắt đầu do dự. 


Quách Nhật Niệm Thanh tức giận quát lớn: “Sao vậy hả! Các ngươi dám trái lệnh ta? ” 


Trang 1.982/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Một tên binh sĩ nói: “Nhưng đại vương...” 


Quách Nhật Niệm Thanh tức tối hét lên: “Ta sẽ nói với đại vương, bây giờ, cứ theo lệnh ta mà 
làm, hành...” Lời còn chưa dứt, lại có một tên binh sĩ khác chạy lên báo cáo: “Bẩm đại tướng 
quân! Là bọn Trác Mộc Cường Ba, bọn họ trở về rồi! ” 


Quách Nhật Niệm Thanh nhìn lại, những bóng đen kia đã lại gần hơn, đó là sáu thớt ngựa, 
nhưng vẫn không thể nhận ra người ngồi trên đó là ai. Có điều, mấy tên binh sĩ đứng trước đã 
nhìn rõ rồi. Y dịu giọng nói: “À, trở vẻ rồi, trở vê rôi thì tốt.” Đúng lúc Đường Mẫn tưởng rằng 
định tuyên bố thả người, Quách Nhật Niệm Thanh lại bước đến sát cạnh đội trưởng Hồ Dương. 


Quách Nhật Niệm Thanh ghé miệng sát bên tai đội trưởng Hồ Dương, khẽ nói: “Không kẻ nào 
có thể tranh đoạt bất cứ thứ gì của ta, không một kẻ nào hết! ” Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên 
cảm thấy tim mình nhói lên, kế đó, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Mẫn 
thấu rõ rành rành, ống kim loại đã cắm một nửa vào ngực đội trưởng Hồ Dương kia đã bị Quách 
Nhật Niệm Thanh ấn thêm vào một phần tư nữa. “Đừng mài ” Cô gào lên một tiếng, hai mắt 
nhòa đi, trước lúc hôn mê còn lờ mờ nghe thấy đám binh sĩ hộ vệ quát lớn: “Ai? ” 


“Làm gì vậu! ” 
Sau đó, Đường Mẫn không biết gì nữa. 


Trên đàn tế, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba cần thận đặt đội trưởng Hồ Dương xuống. 
Máu nhuộm đỏ cả người anh, nhìn mà không khỏi kinh hãi, ai nấy đều thấy trào dâng lên cảm 
giác bi phẫn tột cùng! 


“Đừng động vào.” Pháp sư Tháp Tây ngăn tay Trác Mộc Cường Ba lại: “Nhổ nó ra, cậu ấy sẽ 
chết ngay lập tức.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Anh ấu mất máu quá nhiều, sức sống bắt đầu suy kiệt. Chúng ta có máu dự 
phòng phải không? Đâu rồi? ” 


Trác Mộc Cường Ba ngắng đầu lên, bảo Trương Lập: “Đi lấy về đâu.” 
Trương Lập nói: “Ở đâu cơ? ” 
Trác Mộc Cường Ba tức giật gắt lên: “Hỏi đi! Mau lấy về đây! ” 


Trương Lập sực nhớ ra, vội chụp lấy một tên binh sĩ, lớn tiếng quát: “Mấy cái bao của chúng ta 
ở đâu? Mau dẫn ta đến đó! Ngay lập tức! ” 


Lúc này, một tên binh sĩ khác đang run rấu trước mặt Ba Tang. Vị sát thần lạnh lùng đến độ cơ 
hồ không còn cảm xúc ấy, hai mắt hờ hững nhìn ra phía xa, chảm chậm hỏi: “Kẻ nào làm? ” 
Giọng nói tựa hồ như từ chốn âm tụ địa ngục vắng về, băng lạnh thấu xương. 


“Tôi, tôi, tôi... tôi không biết, là, Quách Nhật Niệm Thanh, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân 
bảo chúng tôi canh giữ ở đâu.” 


“Hắn đâu rồi? ” 


“Vừa nãu, vừa nãy còn ở đâu, sau đó, sau đó đã biến mất rồi! ” 


Trang 1.983/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Khốn kiếp! ” Ba Tang đột nhiên ngắng mặt hú lên một tiếng bị thương, hai tau vươn ra, một 
tay chụp vào hông, một tay nắm xương ức, nâng tên binh sĩ giơ cao quá đầu, rồi ném mạnh 
xuống đất, giẫm chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng kèn kẹt nói bằng một thứ tiếng 
mà hắn không hiểu: “Các ngươi cứ trơ mắt ra nhìn anh ấy bị giết... các ngươi trơ mắt ra nhìn hải 
” Tên binh sĩ kia cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, không ngờ đã ngất luôn tại chỗ. 


Trác Mộc Cường Ba thấu Lữ Cánh Nam lại chạu đến chỗ Đường Mẫn, vội hỏi: “Cô ấy sao rồi? ” 
Lữ Cánh Nam đáp: “Chỉ bị hôn mê thôi. ” 


“Đội trưởng Hồ Dương! Đội trưởng Hồ Dương! ” Nhạc Dương chợt reo lên: “Đội trưởng Hồ 
Dương tỉnh rồi! ” 


“Đội trưởng Hồ Dương! ” Trác Mộc Cường Ba quỳ một chân bên cạnh. Đội trưởng Hồ Dương 
gắng hết sức ngoẹo đầu qua, nhìn gã, mỉm cười nói: “Nói với lão Phương một tiếng, nợ của ông 
ấu, tôi trả hết rồi nhé.” 


“Đội trưởng Hồ Dương, anh không nợ gì hết. Cố gắng lên, anh sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Mạng 
anh cứng lắm, anh quên rồi à? ” 


“Kha kha, cứng mấy thì cũng... tôi biết mà, hạng... hạng người như tôi, thế nào cũng không thể 
chết yên lành ở nhà được, cậu đấy... đừng học tôi nhé! ” 


“Đội trưởng Hồ Dương, anh phải gắng lên, anh được mà...” Trác Mộc Cường Ba lo lắng nhìn 
mọi người, hụ vọng tìm được sự giúp đỡ. Gã kéo pháp sư Â La lại, gần như van vỉ: “Có cách gì 
cầm máu không? Không thể cứ để chảy mãi thế này được! ” 


Pháp sư Á La lắc đâu. Loại ống rút máu nàu đã cắm vào mạch máu thì không thể cảm được, 
huống hồ tình hình đội trưởng Hồ Dương lúc này đã giống như ngọn đèn sắp tắt bùng lên một 
lần cuối cùng, cảm máu cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Trác Mộc Cường Ba càng lúc 
càng nóng nảy, gã lớn tiếng gầm lên: “Trương Lập đâu rồi? Sao chậm thế! ” 


Đội trưởng Hồ Dương khẽ nói: “Được rồi, cậu nóng nảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người 
khác đấu. Đợi lát nữa Tước Mẫu vương đến, nhớ giúp tôi hỏi một tiếng, loại người như tôi, sau 
khi chết có tư cách... có tư cách được thiên táng không? Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Tây 
Tạng tôi đã nghe nói, trong lòng người Tạng, ai được thiên táng, linh hồn sẽ lên tới thiên đường, 
chỉ tiếc là ở Tây Tạng bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ tôi gặp được cả.” 


“Anh đừng nói bậu, anh sẽ không sao đâu, tôi đã hứa với thầu giáo, nhất định sẽ đưa mọi người 
trở về mà. Đội trưởng Hồ Dương, chúng tôi còn cần có anh dẫn đường mài ” 


“Không, tôi biết chứ, cậu để tôi nói hết đi, có... có mấy câu thôi, nhớ kỹ nhé, đừng bao giờ hỏa 
táng, đến lúc ấu lại còn tro cốt lằng nhằng, mang đi không tiện. Mà bây giờ, giá đất ở nghĩa 
trang còn đắt hơn giá nhà ấy, đội trưởng Hồ Dương của các cậu... nghèo lắm, ha ha hai ” 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên không sao kìm nén nổi sự bi phẫn trong lòng, nước mắt trào tuôn 
ào ạt. Cuối cùng, chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương nói: “Lá mùa thu rụng xuống, là để chổi non 
mùa xuân mọc lên, con đường sau này, mọi người hãy tự đi nhé. Nhớ kỹ, người thành công sở dĩ 
thành công, là vì ngàu ngày họ đều không ngừng nỗ lực. Đừng buông lơi, đừng bỏ cuộc, đừng...” 
giọng đội trưởng Hồ Dương dân chìm xuống, màn mây đen trên trời cũng tan đi, ánh sáng rực 


Trang 1.984/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rỡ bảy màu từ khe nứt chiếu xuống, dịu dàng bọc lấy thân thể anh. Trên gương mặt trắng nhợt 
ấy, nở ra một nụ cười an lạc. 


Hết tập 8 


Trang 1.985/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tập IX- Chương 1: Bí Ấn Linh Hồn Chuyển Thể 


Khi Đại Địch ô Thứ Kiệt mở gói công cụ ra, hai mắt pháp sư Tháp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn 
thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm: “Hơn một nghìn năm rồi, vậu mà 
vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ Đại diễn man khí, tổng cộng có ba trăm 
mười ba món, giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như vậu 
nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi! ” 


Tẩy huyết 
“Đội trưởng Hồ Dương! ” 


“Choang” một tiếng, bình bảo quản máu dự trữ trên tay Trương Lập rơi xuống đất. “Đội trưởng 
Hồ Dương! ” Vừa khóc, anh vừa bổ nhào đến. Trương Lập không dám tin, người đàn ông râu 
rậm thô lỗ mà hào sảng ấy, con người cứng rắn tưởng như được rèn từ sắt thép, con người đã 
bao lần kéo họ về từ lằn ranh của cái chết ấu, con người mà đến cả núi tuyết cũng không đè nổi 
anh, giờ đây lại lặng lẽ ra đi như thế. 


Lúc nàu, Tước Mẫu vương mới hớt hơ hớt hải chạy đến, vừa ngó nghiêng đánh giá bọn Trác 
Mộc Cường Ba, vừa cất tiếng hỏi: “Nghe nói đã mời được Qua Ba Đại Địch ô đến rồi? Vị nào là 
Qua Ba Đại Địch ô vậy? ” Ánh mắt ông ta đảo một vòng, lập tức khóa chặt trên người pháp sư 
Tháp Tây trong bộ y phục đen tuyền. 


Trác Mộc Cường Ba vươn tay nhấc Tước Mẫu vương lên trước ngực mình, chỉ vào di thể của đội 
trưởng Hồ Dương gằn giọng quát hỏi: “Đây là minh ước thần thánh của các người đó hả? 
Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào đây hả? ” 

Tước Mẫu vương bấy giờ mới phát hiện trên mặt đất có một người đã nằm xuống, ông ta há hốc 
miệng hồi lâu cũng không thốt lên được tiếng nào. Đám hộ vệ xung quanh thấy đại vương bị bắt 
giữ, liền nhao nhao rút khí giới ra, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Ba Tang, đồng thời lại 
thấy bọn Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương cũng đều cầm vũ khí trên tay, bọn chúng không dám vọng 
động, chỉ đứng tại chỗ quát tháo ầm ï: 


“Mau thả đại vương rail ” 
“To ganl ” 

“Vô lễ! ” 

“Mau thả người! ” 


Trác Mộc Cường Ba cố gắng ghìm ngọn lửa giận đang hừng hực bốc cao trong lòng, nhưng bắp 
thịt trên hai cánh ta lại không chịu sự khống chế của gã, cứ run lên bần bật. Tước Mẫu vương bị 
gã nhấc bổng lên khỏi mặt đất, thân thể cũng bắt đầu run rấu theo đôi cánh tay ấu, tới khi được 
Trác Mộc Cường Ba thả xuống đất, hai chân vẫn còn hơi run run. Chỉ nghe Tước Mẫu vương lập 
cập nói: “Yên tĩnh! Tất cả yên tĩnh cho ta! Bản vương không saol ” 


Trang 1.986/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ông ta nhìn thi thể của đội trưởng Hồ Dương, cũng không biết nói sao cho phải, một hồi lâu sau 
mới cất tiếng: “Ta không biết chuyện này, là do Quách Nhật Niệm Thanh làm, tất cả đều do 
Quách Nhật Niệm Thanh làm cả.” Kế đó, Tước Mẫu vương lại quát lớn: “Quách Nhật Niệm 
Thanh đâu rồi? Mau gọi hắn đến gặp tai ” 


“Khởi bẩm đại vương, Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân vừa rời khỏi Tước Mẫu, không biết đã 
đi đâu.” Một tên hộ vệ lập tức hồi báo. 


“Quách Nhật Niệm Thanh! Tại sao? Tại sao hắn ta phải làm vậy? ” Hai tay Trác Mộc Cường Ba 
nắm chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, tựa hồ muốn bóp nát xương cốt của tên Quách Nhật Niệm 
Thanh kia thành bột phấn vậy. Nhưng câu trả lời gã nhận được, chỉ là cái lắc đầu ngâu ngốc của 
Tước Mẫu vương mà thôi. 


Không ai biết tại sao Quách Nhật Niệm Thanh lại làm như vậy, đến cả Nhạc Dương cũng lấu 
làm nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói mục tiêu của y là Tước Mẫu vương, vậy thì hà tất phải mạo 
hiểm phá hoại minh ước thần thánh làm gì? Gần như là đã bất chấp tất cả để giết cho bằng được 
đội trưởng Hồ Dương vậy, hơn nữa, còn phải đích thân y hạ sát nữa, rốt cuộc chuyện này là như 
thế nào? 


Tước Mẫu vương biết rõ, phá hoại minh ước thần thánh không phải chuyện nhỏ, điều này can 
hệ đến cả hoàng quvền và uy tín, liền lập tức hạ lệnh: “Tìm! Dù có lật tung cả Langbu này lên 
cũng phải tìm được hắn về đây! ” Đám binh sĩ vội vàng vâng lệnh chạy đi. 


Trước mặt Qua Ba Đại Địch ô, Tước Mẫu vương bỗng trở nên cực kỳ cung kính và khách khí, 
thái độ có thể nói là đã hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ, bọn Trác Mộc Cường Ba gần 
như muốn gì được nấu, kể cả việc thực hiện nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương cũng 
được đáp ứng ngay và luôn. Xem ra, chỉ cần chữa khỏi đôi mắt cho công chúa, cho dù có bảo 
ông ta lập tức thoái vị nhường ngôi, ông ta cũng không hề tiếc nuối. 


Trong vương cung Tước Mẫu, Mẫn Mẫn mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, biết được tin buồn 
của đội trưởng Hồ Dương, cô gục đầu vào lòng Trác Mộc Cường Ba khóc một hồi lâu. Cô kể với 
cả bọn, đội trưởng Hồ Dương từng nói với cô một lý do hết sức kỳ quái. Quách Nhật Niệm 
Thanh cứ một mực cho rằng, đội trưởng Hồ Dương đã cướp ởi thứ quý giá nhất của y. Nhưng rốt 
cuộc thứ ấy là gì, thì mọi người đều không hề có chút đầu mối nào cả. 


Theo tập tục thiên táng của Langbu, thi thể đội trưởng Hồ Dương được quấn chặt bằng nhiều 
lớp vải lụa trắng tinh khiết, tựa như con tằm nhả tơ làm kén. Thân thể anh được cố định ở tư thế 
giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ, hai tay ôm ngực, cằm chạm đến gối. Sau đó, người ta 
đưa anh vào một gian phòng đá trống không, chẳng có bàn thờ, cũng không thắp hương thắp 
nến hay đốt giấy tiền vàng bạc gì cả. Cái vỏ kén trắng tinh khiết ấu cứ nằm trơ trọi ở đó đến tận 
hết trung ấm kỳ( 1, những người chuyên trách nghi thức mới chọn ngày lành giờ tốt để tiến 
hành thiên táng. 


Về gian phòng rỗng không này, Nhạc Dương thắc mắc, nghi thức tang lễ chỉ quốc vương mới 
được hưởng mà lại đơn giản có vậy thôi sao? Tước Mẫu vương đáp rằng, đó mới là sự hồi quụ 
luân chuuềển. Pháp sư Á La cũng bảo, thiên táng, tương ứng với “không táng” trong bốn phương 
thức mai táng cơ bản của loài người, bao gồm thổ táng, hỏa táng, thủy táng, và không táng. Ý 
nghĩa căn bản của nghi thức này là trở về với hư vô, tất cả tuân theo cảnh giới `vô ngã vô vật, 
mọi món đồ trang sức của tục thế đều sẽ trở thành chướng ngại đối với sự trở về của linh hồn. 


Trang 1.987/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh bỏ trốn, Tước Mẫu vương dường như không còn chủ kiến, 
chuyện gì cũng do dự bất quyết, thái độ đối với bọn Trác Mộc Cường Ba lại càng thay đổi một 
trăm tám mươi độ, trở nên hết sức cung kính, nếu người ngoài không biết, thậm chí có khi còn 
tưởng rằng ông ta chỉ là một tên hầu cận bưng trà rót nước cũng nên. Thái độ khiêm cung lễ 
phép này lẽ dĩ nhiên là dành cho Qua Ba Đại Địch ô trước nhất. Mà sự thực, nhân khoảng thời 
gian di thể của đội trưởng Hỏ Dương được quàn trong phòng trống, Tước Mẫu vương cũng đã 
nhiều lần nhắc đến cô con gái đáng thương của mình. Câu trả lời của pháp sư Tháp Tây lần nào 
cũng là, phải xem rồi mới biết được. Kỳ thực, trên đường ông đã hỏi han Lữ Cánh Nam rất kỹ 
về bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu, đồng thời, sứ giả Langbu cũng từng mang đến những 
thông tin tường tận hơn rất nhiều. Đối với căn bệnh này của công chúa, ông cũng có niềm tin 
chữa khỏi được. Tuy nhiên có trị liệu cho công chúa hay không? Nên chữa bệnh cho công chúa 
Lạp Mẫu trước, hay là bảo Tước Mẫu vương lấy tằm diên ra giải độc cho Trác Mộc Cường Ba 
trước, pháp sư Tháp Tây vẫn đợi xem thái độ của Trác Mộc Cường Ba. Bởi xét cho cùng, một 
thành viên trong nhóm của họ cũng vừa mới mất mạng bởi cái minh ước thần thánh lập với vị 
Tước Mẫu vương này. 


Tước Mẫu vương không phải kẻ mù, ông ta nhanh chóng nhìn ra được đầu mối, vị Qua Ba Đại 
Địch ô này rõ ràng không chỉ quen biết với bọn Trác Mộc Cường Ba, mà dường như còn rất 
thân thuộc nữa. Cần vị nào ở đây lên tiếng để cứu chữa cho con gái mình, trong lòng ông ta 
cũng đã có tính toán. Thế nhưng, điều làm ông ta lo lắng là, người phát ngôn có quyên quyết 
định kia vẫn đang trong cơn giận dữ vì cái chết của một người khác trong nhóm của anh ta. 
Tước Mẫu vương vẫn còn chưa quên cảm giác lúc người nàu nhấc mình lên khỏi mặt đất, khi ấu, 
sự sống chết của bản thân có lẽ thật sự chỉ cách nhau một đường tơ mỏng mảnh. Mỗi lần nghĩ 
đến đây, Tước Mẫu vương lại càng không có chủ kiến, cũng bởi bao nhiêu năm nay, ông ta quá 
ở lại và coi trọng ú kiến cũng như cách nhìn của Quách Nhật Niệm Thanh rồi. 


Nhìn bộ dạng nơm nớp âu lo, lại suốt ngày ngó trước nhìn sau ấu của Tước Mẫu vương, Nhạc 
Dương rất muốn bảo với lão quốc vương già hồ đồ này, Quách Nhật Niệm Thanh đã nhìn ngó 
cái ngai vàng của ông ta từ lâu rồi, một loạt những âm mưu này không phải là không có can hệ 
gì đến ông ta đâu. Đặc biệt khi thấy vị quốc vương già chỉ chăm chăm lo lắng cho con gái mình, 
còn những chuyện khác đều nhất loạt không để trong lòng, cuối cùng Nhạc Dương cũng không 
nhịn được mà lên tiếng: “Mắt của con gái ông, mắt của con gái ông, ông lúc nào cũng chỉ biết 
có vậu à? Ông có biết Quách Nhật Niệm Thanh muốn tạo phản hay không? Hắn ta muốn cướp 
vương vị của ông đấu! Đối phó với chúng tôi, chẳng qua chỉ là một mắt xích trong âm mưu liên 
hoàn của hắn mà thôi, đến lúc vương vị cũng mất luôn rồi, thử hỏi ông còn lại được cái gì nữa 
chứ? ” 


Không ngờ câu trả lời của Tước Mẫu vương lại khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc: 
“Bản vương sớm đã biết rồi.” Ông vua già ấu vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không, bình thản nói: 
*“Chớ nghĩ rằng bản vương già mà hồ đồ thật, kỳ thực, cách đây rất lâu, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã 
nói với ta, Quách Nhật Niệm Thanh đang lén lút làm gì đó. Y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội 
của Langbu, vậy mà vẫn thấy chưa đủ, lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung 
thành tuyệt đối, chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình mà thôi. Kể từ lúc đó, chúng ta đã 
biết, dường như y không đợi được nữa rồi.” 


“Hả? ” Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên, xưa nay anh chưa từng nghe nói có vị quân vương nào 
sau khi biết ngôi báu của mình sắp bị người khác bàu mưu đoạt mất mà vẫn giữ được thái độ 


Trang 1.988/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bình tĩnh như thế cả, tựa như đó là chuyện tất nhiên phải thế vậy. Thực sự không sao hiểu nổi, 
anh bất giác buột miệng lớn tiếng hỏi: “Có nhầm lẫn không vậy? Hắn ta muốn đoạt ngôi báu 
của ông đấy nhé! Sao ông có thể để âm mưu của hắn tiến hành từng bước từng bước như thế 
được chứ? ” 


Tước Mẫu vương điềm đạm nói: “Ngôi báu này vốn là của mà.” Thấy bọn Trác Mộc Cường Ba 
có vẻ không hiểu, Tước Mẫu vương bèn giải thích: “Quách Nhật Niệm Thanh là đứa cháu duụ 
nhất của ta, Langbu này cũng không thể có nữ vương, vì vậu, sau khi ta chết, ngôi báu này nhất 
định sẽ thuộc về ụ. Bây giờ, các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng như vậy rồi chứ. Xưa nay ta 
vẫn luôn coi y như con trai, cho dù y muốn đoạt lấy ngôi báu nàu cũng vậy thôi. Huống hồ, uụ 
tín của ụ trong quân đội đã rất cao, thêm vào đó, ba năm trước y còn lập công dẹp yên được 
trận chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa Langbu và Yaca, trở thành thống lĩnh tối cao của quân 
đội rồi. Bởi thế, ở Langbu này, y chỉ kiêng dè có mình ta và Đại Địch ô Thứ Kiệt mà thôi. Nếu 
không phải trong tau các vị có hỏa khí lợi hại, y vốn cũng không cần phải bỏ chạy như thế. Kỳ 
thực, điểm duy nhất làm ta nghi hoặc là, tại sao y phải nôn nóng đến vậy? Trước đâu y cũng 
không phải là kẻ tham lam quyền lực gì, nhưng từ sau lần hòa đàm ba năm trước, cứ như thể 
đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậu.” 


“Vậy thì, kể cả khi hắn dùng cổ độc làm mù mắt công chúa Lạp Mẫu, ông cũng dung thứ được 
à? ” Giác quan nhạy bén của Nhạc Dương nhận ra, có lẽ Tước Mẫu vương biết được chuyện gì 
đó, nhưng nhất định ông ta không thể có được một cái nhìn toàn diện. 


“Cậu nói cái gì? ” Quả nhiên, Tước Mẫu vương kinh hãi đứng bật dậy, luôn miệng nói: “Không 
thể nào! Không thể nào như vậy được! Tại sao v lại hạ thủ với con gái ta? ” 


Nhạc Dương thở dài nói: “Phải rồi, tại sao chứ? Tại sao phải đối phó với công chúa? Tại sao 
phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh để ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Tên Quách 
Nhật Niệm Thanh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? ” Tất cả mọi người đều chìm vào suụ 
tư. 


“Gượm đã...” Nhạc Dương đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi Tước Mẫu vương: “Ông bảo 
Quách Nhật Niệm Thanh là cháu ông? Vậy thì hắn ta cũng có thể coi như là vương tử của 
Langbu rồi đúng không? ” 


Tước Mẫu vương gật đầu: “Đúng thế, là vương tử duy nhất của Langbu.” 


“Nếu muốn thuận lợi kế thừa vương vị, liệu hắn ta có phải có quan hệ gì với công chúa Lạp Mẫu 
không? ” 


“ÁI Có, có đấy, y phải lấy con gái ta thì mới có quyền kế thừa vương vị! ” Tước Mẫu vương 
dường như đã hiểu ra điều gì đó, lầm bẩm nói: “Cậu, ú cậu là, nó hạ thủ với con gái bản vương, 
lẽ nào vì...” 


Nhạc Dương đột nhiên chỉ tay vào Trương Lập, đứng dậy nói: “Tôi hiểu rồi! Tất cả đều rõ ràng 
rồi! Ba năm trước, tất cả đều bắt nguồn từ ba năm trước! Tại sao Quách Nhật Niệm Thanh phải 
làm mù mắt công chúa, tại sao lại muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương, tôi đã tìm được nguyên 
nhân rồi! ” 


“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? ” 


Trang 1.989/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Cậu phát hiện được gì thế, Nhạc Dương? ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều nôn nóng gặng hỏi. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương quả thực 
đã mang đến cho họ quá nhiều nghỉ vấn. 


Nhạc Dương chừng như đứng không vững lắm, anh nhìn Trương Lập nói: “Có lẽ, đội trưởng Hồ 
Dương đã chết oan, người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn giết, sợ rằng chính là anh 
đấu! ” 


“Cậu... cậu nói cái gì? ” Trương Lập cũng đứng lên, đối mặt với Nhạc Dương, ánh mắt đầy sự 
kinh ngạc pha lẫn ngờ vực. Nhạc Dương khi ấu liền chậm rãi giải thích: “Còn nhớ câu chuyện cổ 
tích tôi từng kể với anh không? Vương tử bị thương gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp lương thiện, trái 
tim chàng không thể kháng cự, đã trở thành tù binh của nàng thiếu nữ thuần khiết kia... Địch ô 
An Cát Mẫu có nói, Mã Cát cũng từng có trải nghiệm tương tự như vậy! Lần Quách Nhật Niệm 
Thanh bị bắn mù mắt đó, chính Mã Cát đã cứu hắn tal Trời đất ơi! Là Mã Cát, Mã Cát A Mễ, 
người Quách Nhật Niệm Thanh vêu chính là Mã Cát A Mễ! Ba năm trước, khi hắn bị thương 
nặng, chính Mã Cát đã cứu mạng hắn! Để giành được trái tim của Mã Cát A Mễ, hắn mới bất 
chấp tất cả: hắn chấm dứt chiến tranh, hòa đàm với Yaca; hắn không muốn lấy công chúa, vì 
vậu mới bày kế khiến nàng mù mắt; muốn giành lấy ngôi báu, bất chấp mọi giá, những thứ 
này, đều là vì Mã Cát! Chỉ là không hiểu tại sao, hắn ta đã nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, 
người mà hắn muốn bất chấp mọi giá để giết cho bằng được, là anh đấu! Anh đã cướp đi thứ quú 
giá nhất của hắn ta, đó chính là trái tim của Mã Cát! Thứ ấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trả 
lại được! ” 


Lời nàu của Nhạc Dương tựa như một tiếng sấm vang lên trong lòng tất cả những người có mặt 
tại đó. Tước Mẫu vương, Trương Lập, đều đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tất cả đều đã được móc 
nối với nhau, không ngờ lại là như vậy, thậm chí cả bản thân Nhạc Dương cũng không dám tin 
đây lại là sự thực. Sở dĩ trước nau anh không bao giờ nghĩ đến khả năng này, là bởi thực tình anh 
không tài nào có thể liên tưởng hình tượng của Quách Nhật Niệm Thanh với vị vương tử trong 
câu chuyện cổ tích ấu. Trương Lập bần thần ra một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lên: “Đội trưởng 
Hồ Dương! Đội trưởng Hồ Dương...” Vừa hét, anh vừa lao về phía gian phòng quàn đội trưởng 
Hồ Dương. 


“Trương Lập! ” Nhạc Dương cuống quít gọi, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã ngăn lại: “Đừng đuổi 
theo, để cậu ấu yên tĩnh một lúc.” 


Nhạc Dương nói với Trác Mộc Cường Ba: “Cường Ba thiếu gia, việc Quách Nhật Niệm Thanh 
giết chết đội trưởng Hồ Dương, sợ rằng còn có một tẳng ú nghĩa nữa. Hắn ta muốn kích cho 
chúng ta nổi giận. Nếu chúng ta vì phẫn nộ mà không chữa mắt cho công chúa Lạp Mẫu, thì 
vừa khéo đúng với ú đồ của hắn. Hắn ta muốn đấy quan hệ giữa chúng ta và Tước Mẫu vương 
nằm mấp mé bên bờ sụp đổ, hừ... đâu mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu, giống như 
đánh cờ vậy, mỗi bước đều đã tính toán hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra nhìn Nhạc Dương, nếu không có anh chàng này, e là không 
ai có thể nghĩ xa đến vậy. Lúc này, Tước Mẫu vương vội vàng lên tiếng: “Đại Địch ô, vậy ngài 
xem, bao giờ thì đi xem... ” 


Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã là, không 
thể để âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh thành công được, gã bèn nói với pháp sư Tháp 


Trang 1.990/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tây: “Pháp sư.” 
Pháp sư Tháp Tây gật đầu: “Đi thôi, đưa tôi đến gặp công chúa.” 


Trong căn phòng đá đèn đuốc sáng trưng, công chúa Lạp Mẫu ngồi bên mép giường, pháp sư 
Tháp Tây đang kiểm tra cho nàng, Đại Địch ô Thứ Kiệt cũng ở bên cạnh. “Bệnh mù sông.” 
Trên đường quay về Tước Mẫu, pháp sư Tháp Tây đã nghe Lữ Cánh Nam kể về bệnh tình của 
công chúa, giờ chẳng qua là khẳng định thêm một lần nữa mà thôi. Ông cũng sử dụng máy siêu 
âm ba chiều. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Có cách gì không? ” 


Pháp sư Tháp Tây hỏi: “Nghe nói chỗ các vị còn giữ được các công cụ của bộ tộc Qua Ba để 
lại? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt gật đầu: “Đúng thế.” 
Pháp sư Tháp Tây liền nói: “Đưa tôi đi xem.” 


Khi đại Địch ô Thứ Kiệt mở cái gói công cụ ấy ra, hai mắt pháp sư Tháp Tây sáng bừng lên. 
Ông cẩn thận đưa tau vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thảm: “Hơn một nghìn năm rồi, 
vậu mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ Đại diễn man khí, tổng cộng có ba 
trăm mười ba món, giờ đâu trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như 
vậy nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi! ” 


“Pháp sư, ngài nói đây là dụng cụ phẫu thuật ạ? Dùng những thứ này để làm phẫu thuật cho 
công chúa Lạp Mẫu sao ạ? ” Đường Mẫn vẫn không dám tin những thứ đáng sợ trước mắt nàu 
lại là dụng cụ để phẫu thuật. 


Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói: “Đúng vậy, đây là bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nhất mà 
tôi biết, đừng nhìn hình dạng cổ quái kỳ dị của chúng, kỳ thực mỗi loại tạo hình đều có công 
dụng riêng. Có thể nói, chúng còn đầy đủ hơn các bộ dụng cụ phẫu thuật thường thấy trong ụ 
học hiện đại nhiều. Người nào thực sự biết cách sử dụng, cầm những thứ này, sẽ thấy tiện lợi 
hơn hẳn các loại dụng cụ phẫu thuật hiện đại. Các loại dụng cụ hiện đại bây giờ đại để chia 
thành từng nhóm như dao, kéo, kìm, nhíp, kẹp, móc, kim, cưa và loại hỗn tạp, còn dụng cụ của 
nền y học Tâu Tạng cổ xưa lại phân loại dựa trên ba nguyên tố lớn của cơ thể người. Nói theo lú 
luận của y học ngày nay thì đại để chia làm các loại: chọc, mổ và thăm dò. Thứ Kiệt đại nhân, 
ngài còn nhớ danh xưng của chúng chứ? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt gật đầu, nói: “Tuy không biết cách dùng, nhưng tên gọi thì vẫn nhớ được.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Tốt quá rồi, tôi đang cần một trợ thủ như ngài đâu. Cánh Nam và Mẫn 
Mẫn, hai người có thể đứng một bên quan sát.” 


Lữ Cánh Nam hỏi: “Làm phẫu thuật ngay bây giờ ạ? ” 


Pháp sư Tháp Tây gật đầu: “Ứm, hình ảnh siêu âm ba chiều lúc nãu cho thấu, khối u không chỉ 
đè lên thần kinh thị giác, mà còn có nguy cơ bị vỡ ra, chậm một phút, cũng có khả năng khiến 
công chúa mãi mãi mất đi ánh sáng, bại liệt hoặc thậm chí là tử vong.” 


“Đợi chút đãi ” Lúc này, Nhạc Dương chợt lên tiếng: “Tầm Diên ở đâu? ” 


Trang 1.991/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đại Địch ô Thứ Kiệt đưa mắt nhìn Tước Mẫu vương. Tước Mẫu vương vội nói: " trong kho của 
bản vương.” 


Nhạc Dương hỏi: “Việc bảo quản Tằm Diên có cần điều kiện đặc thù gì không? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp: “Không, chúng đã được đóng trong vại kín, không cần điều 
kiện đặc thù gì. ” 


“Vậy thì tốt, lấy Tằm Diên ra đâu đã. Tôi mong rằng sau khi phẫu thuật cho công chúa xong, 
Cường Ba thiếu gia cũng có thể được trị liệu ngay lập tức.” Nhạc Dương nói. 


Tước Mẫu vương lại rốt rít gật đầu: “Phải, phải, nên như thế, nên như thế, để ta lập tức bảo 
người đi lấy.” 


'“Tôi cũng đi.” Nhạc Dương lại nói. 


Thấy Trác Mộc Cường Ba nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Nhạc Dương liền nhún vai nói: 
“Chúng ta phải đi trước đối phương một bước, đề phòng bất trắc.” Trác Mộc Cường Ba bấy giờ 
mới hiểu, liền gật gật đầu. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Mọi người lập tức chuẩn bị phòng ốc, mấy loại thuốc này, cũng phải 
mau mau phối chế...” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt vừa nghe liền hiểu ra ngay: “Tôi biết rồi, người hầu sẽ xử lý.” 


Pháp sư Tháp Tây lại nói: “Nhớ rõ, bảo với người hầu, phòng ốc phải hun đốt trước.” Nói đoạn, 
ông quay sang bảo Tước Mẫu vương: “Ngài bảo công chúa chuẩn bị một chút, mấu thứ thuốc 
nàu phải sắc ngay để công chúa sử dụng.” Dứt lời, pháp sư lại dặn Lữ Cánh Nam và Đường 
Mẫn: “Ba lô của chúng ta cũng phải chuyển vào trong phòng, hai người đi với họ một chút.” Kế 
đó, ông bảo bọn Trác Mộc Cường Ba: “Giúp họ một tay, lấy dụng cụ ra.” 


Nhạc Dương ởđi theo mấy tên hộ vệ xuống kho ngầm, liền gặp ba bốn binh sĩ đang vác một cái 
vại lớn bước lên. Nhạc Dương liền hỏi: “Cái gì thế? ” 


Tên hộ vệ bước lên hỏi mấy gã binh sĩ, một gã trả lời: “Vừa nhận được lệnh của đội trưởng, 
quốc vương cần dùng Tằm Diên, bảo chúng tôi đến lấy.” 


Tên hộ vệ ấy còn định nói gì đó nữa, nhưng Nhạc Dương đã ngăn lại: “Khỏi phải tranh chấp, cứ 
bảo với họ, quốc vương sai chúng ta đến lấy, bọn họ có thể trở về vị trí của mình được rồi.” 


Mấy tên hộ vệ gánh lấy cái vại, Nhạc Dương lại hỏi: “Bên trong là Tằm Diên à? Các ngươi chắc 
chắn chứ? ” Cả mấy người đều tỏ vẻ khẳng định. Nhạc Dương kiểm tra niêm phong trên miệng 
vại, thấy hết sức chắn chắn, thời gian cũng đã lâu, mà đám hộ vệ có vẻ cũng phải rất gắng sức 
mới gánh được, bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Khiêng đi tìm Đại Địch ô Thứ Kiệt.” 
Nói đoạn, trong lòng thầm nhủ: “Nguy hiểm quá, sém chút nữa thì bị đối phương giành trước 
rồi. 


“Dao cắt mạch...” 


“Dùi xương... ” 


Trang 1.992/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Kìm mỏ vịt... ” 


Lổ 


“Kìm mỏ âu.... 
“Tước vĩ đao...” 


Từng cái tên xưa nay chưa từng được nghe nói đến bao giờ thốt ra khỏi miệng pháp sư Tháp 
Tây, Đại Địch ô Thứ Kiệt lập tức đưa ra một món công cụ hình dáng kỳ quái. Đường Mẫn và Lữ 
Cánh Nam chưa bao giờ thấy thủ thuật như vậy, mỗi món công cụ đều thật kỳ dị, nhưng trong 
tau pháp sư Tháp Tây, chúng lại trở nên linh hoạt vô cùng. Hai người kinh ngạc phát hiện, thì ra 
những hình dáng kỳ quái ấu lại có công dụng đặc biệt như thế, mở hộp sọ, thăm dò tổ chức não, 
chia nhỏ, lấy khối u ra. Bàn tay pháp sư Tháp Tây tựa như Bào Đinh mổ trâu 2, có thêm những 
món công cụ này lại càng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. 


Ban đầu, thảo dược dùng để ngâm dụng cụ, sau đó dùng lửa đốt, gian phòng được xông hơi 
cũng đạt đến một mức độ diệt khuẩn nhất định, còn công chúa uống thuốc vào xong, liền rơi 
vào trạng thái ngủ sâu. Pháp sư Tháp Tây dùng kim châm định huyệt, kế đó bắt đầu tiến hành 
phẫu thuật. Dưới sự trợ giúp định vị của máy siêu âm ba chiều, gần như không tốn mấy thời 
gian, pháp sư Tháp Tây đã lấy ra được mấy khối u hạch trong hộp sọ công chúa, rồi khâu lại và 
băng bó, còn các khối u ở những phần khác trên cơ thể, ông có thể dùng thuốc để làm tiêu đi. 


Khi pháp sư Tháp Tây báo với Tước Mẫu vương, con gái ông ta sau mấu ngày nữa sẽ có thể dần 
dân hồi phục thị lực, vị quốc vương già ấu mừng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tiếp 
sau đâu, sẽ đến lượt Trác Mộc Cường Ba giải độc Đại thanh liên cổ. Để khỏi đêm dài lắm mộng, 
bọn Nhạc Dương đều khăng khăng đòi lập tức tiến hành trị liệu ngay cho gã. 


Lữ Cánh Nam lo lắng nói: “Có cần nghỉ ngơi một lát không? Đại Địch ô Thứ Kiệt có vẻ hơi mệt 
rồi.” Cô biết, trong một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ thế này, tinh thần của cả người thực hiện 
phẫu thuật và trợ thủ đều căng thẳng cực độ, cường độ hoạt động của họ tuyệt đối không kém gì 
tiến hành một cuộc đấu đối kháng tay đôi trong cùng một khoảng thời gian như thế cả. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Ứm, không sao, thực ra giải độc Đại thanh liên cổ không hề phức tạp, 
quan trọng nhất là phải dùng Tằm Diên để tẩy huyết, không có Tằm Diên thì không thể làm gì 
được.” Ông gọi một người hầu đến, dặn dò mấy câu. Đám người hầu lại chạy đi chuẩn bị. Trong 
lúc đó, Đại Địch ô Thứ Kiệt nói với Trác Mộc Cường Ba: “Mời đi theo ta, Cường Ba thiếu gia.” 


Cả bọn đi theo Đại Địch ô Thứ Kiệt đến một gian phòng bằng đá khác, chỉ thấy mấy người hầu 
đã ở trong đó bận rộn sửa soạn các thứ. Họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun 
nóng để xông hơi, chuẩn bị tiêu độc diệt khuẩn. Nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba thì lập tức chú 
ú đến vật thể hình chữ nhật khổng lỏ màu trắng đặt chính giữa gian phòng. “Huyết trì! ” Trác 
Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên. 


Trước mắt, đích thực là một cái huyết trì, nhưng lại hơi khác với những huyết trì trước đây bọn 
Trác Mộc Cường Ba từng trông thấy. Chính giữa cái huyết trì đó, là một rãnh lõm hình chữ “đại 
3”, vừa khéo đủ cho một người nằm, bên cạnh có mấy nhánh rẽ, trông như rãnh dẫn lưu. 
Những rãnh dẫn lưu này đều tụ lại ở một cái hốc hình vuông tương đối lớn, đầu bên kia lại có 
một máng chảy ra ngoài. Khoảng giữa những máng những rãnh này khá giống với các huyết trì 
khác, có nơi khoét lễ, lại có chỗ cầu bắc ngang, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những khu 
nhà vườn đẹp đẽ tỉnh xảo ở vùng Giang Nam, song lại cũng toát lên một thứ cảm quan thần bí. 


Trang 1.993/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Đúng thế, giải độc vốn là một trong ba công năng chủ yếu của huyết trì.” Pháp sư Tháp Tây 
nói. 


“Ba công năng chủ yếu của huyết trì? ” Nhạc Dương lấy làm thắc mắc. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Sau khi hệ thống huyết trì dần dần hoàn thiện, đã hình thành nên ba 
loại công năng lớn, lần lượt là phối chế chất độc, giải độc và mở khóa. Dựa trên những công 
năng khác nhau, tạo hình của huyết trì cũng khác nhau, loại có rãnh hình chữ “đại_” ở giữa này, 
chính là mẫu huyết trì giải độc điển hình. Những huyết trì mà trước đâu mọi người gặp phải, có 
lẽ đều thuộc hai loại mở khóa và phối chế độc được.” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt kiểm tra cái vại to ấu, rồi nói: “Ứm, đây là số Tằm Diên cuối cùng còn lại 
trong kho, dấu niêm phong trên này là do đích thân sư phụ của ta dán vào, thật không ngờ, sau 
sáu mươi năm, ta lại đích thân mở nó ra.” Nói đoạn, ông lại kiểm tra hết một lượt các thứ, rồi 
cất tiếng: “Được rồi, Cường Ba thiếu gia, mời nằm lên trên.” 


“Hải ” Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nói: “Cứ, cứ vậy là nằm lên sao? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Ùm, dĩ nhiên, nếu cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước cũng được, 
chẳng qua sẽ phải tốn thêm chút thời gian thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba lại đưa mắt nhìn huyết trì, mỗi lần trông thấy thứ này, họ đều không khỏi 
liên hệ nó với những gì tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố, giờ đây lại bảo mình phải nằm lên trên 
đó, trong lòng cũng hơi có chút thấp thỏm không yên. Có điều, một chút lo lắng ấu cũng không 
đáng gì, gã chỉ thoáng do dự rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái rãnh hình chữ “đại” 
ấu cơ hồ như được thiết kế dựa trên tỉ lệ cơ thể người, chỗ hõm ở phần lưng hoàn toàn khớp với 
xương sống người, nằm lên không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng liền sau đó, Đại 
Địch ô Thứ Kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng, bề ngoài thoạt trông như một khẩu đại 
liên hoặc súng phun nước cỡ lớn vậu. Ở một đầu thứ ấu, rõ ràng chính là thứ đao rút máu đã 
từng ghim vào cơ thể đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nhảy bật lên khỏi 
huyết trì, hỏi: “Ngài, ngài định làm gì? ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt dường như đã biết trước Trác Mộc Cường Ba sẽ có phản ứng như vậy, chỉ 
bình tĩnh nói: “Ta phải rút máu cho cậu. Máu không rút ra, thì làm sao rửa được đây? ” Như để 
Trác Mộc Cường Ba yên tâm hơn, ông lại giải thích một cách tỉ mỉ: “Yên tâm, biết được hôm 
nay các vị sẽ trở lại, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Thứ này đã được đun trong nước thuốc Ba la dịch 
sôi già suốt mười hai canh giờ, sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể cậu đâu.” 


Nhạc Dương lẫm bẩm nói: “Cái trò rửa máu với chẳng giặt máu này rốt cuộc là như thế nào vậy? 
” Không ai trả lời, thoáng sau đó, anh lại khẽ nói: “Chẳng lẽ giống như giặt quần áo vậy à? ” 
Lữ Cánh Nam thấp giọng hỏi pháp sư Tháp Tây: “Pháp sư Tháp Tâu, ngài không tự tay rửa 


máu cho Cường Ba thiếu gia sao? ” 


“Không, ta cũng chỉ mới đọc trong thư tịch cách xử lú Đại thanh liên cổ, dù sao cũng không thể 
bằng Đại Địch ô Thứ Kiệt đích thân thao tác. Có điều, ta nhìn ra được, Đại Địch ô Thứ Kiệt cảm 
chắc có thể thay máu cho Cường Ba thiếu gia. Nhìn bộ lưới đao liên hoàn mà ông ấy đang cảm 
kia kìa, công nghệ ngày nay sợ rằng cũng khó mà phục chế nổi đấy.” 


Trang 1.994/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đường Mẫn lo lắng: “Rốt cuộc là rửa máu như thế nào vậy? ” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Theo như sách vở ghi chép lại, một đầu đao trích máu kia nối liền với 
ống mềm bằng kim loại, đến khi tiến hành thủ thuật thì sẽ đâm mũi đao vào tĩnh mạch hoặc 
động mạch của Cường Ba thiếu gia... ít nhất thì trong sách tôi đọc không có phân biệt tĩnh 
mạch hay động mạch; sau đó máu sẽ theo ống mềm bằng kim loại kia chảy vào cái hốc nhỏ 
này, rồi dùng đến loại sinh vật đặc biệt là Tằm Diên để rửa máu; ở phía bên kia cái hốc ấu cũng 
có một ống mềm bằng kim loại khác, cũng nối với đao rút máu. Đầu lưỡi đao ấy sẽ cắm vào một 
mạch máu khác của Cường Ba thiếu gia. Cả quá trình này khá giống với quá trình thẩm tách 
trong hóa học, nhưng xét về nguyên lý và thủ pháp lợi dụng sinh vật của nó thì sợ rằng phức tạp 
hơn gấp bội phân.” Thấy Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn về phía mình, pháp sư Tháp Tâu 
gật đầu nói: “Quá trình là như vậy đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba nghe pháp sư Tháp Tây giải thích cũng thấy yên tâm hơn nhiều, liền nằm 
lại xuống, phối hợp với Đại Địch ô Thứ Kiệt đặt chân tay vào cái rãnh hình chữ “đại” giữa huyết 
trì, lộ ra cả cánh tay trái, cảm thấy bên trái hơi cao, bên phải thấp hơn một chút. Chỉ nghe Đại 
Địch ô Thứ Kiệt nói: “Ta sẽ đâm dao trích máu vào mạch máu của cậu, hơi đau một chút, hãu 
cố chịu đựng.” Trác Mộc Cường Ba gật đầu, liền ngay sau đó, gã cảm thấy chỗ khuỷu tay mình 
có thứ gì đấu đâm vào, có thứ gì đó bị đâm toạc ra, rồi thứ ấy vẫn tiếp tục luồn sâu, men theo 
cánh tay vươn đến tận vai mới dừng lại. Đại Địch ô Thứ Kiệt khẽ nói: “Thư giãn đi, coi như ngủ 
một giấc là xongl ” 


Trác Mộc Cường Ba thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay gã thực sự rất mệt mỏi, nên 
chỉ thoáng chốc sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng những người xung quanh đều không ngủ, người nào 
người nấy trợn tròn mắt lên mà quan sát, chỉ thấy đầu lưỡi đao trích máu tựa như đầu kim từ tĩnh 
mạch cùi chỏ tay Trác Mộc Cường Ba vươn dài lên đến tận vai. Trên cánh tay Trác Mộc Cường 
Ba như thể có thêm một con giun lớn bò thẳng tắp. Đại Địch ô Thứ Kiệt chảm chậm rút đầu kia 
của lưỡi đao trích máu ra khỏi vật thể to đùng bằng kim loại ấy, quả nhiên đúng như pháp sư 
Tháp Tây nói, đầu bên kia của lưỡi đao trích máu nối liền với một ống mềm bằng kim loại màu 
vàng, nhỏ như đầu đũa. Ông mềm này do vô số sợi tơ mảnh đan xen móc vào nhau tạo nên, có 
vô số mắt lưới nhỏ li ti. Máu của Trác Mộc Cường Ba tựa như một con côn trùng nhuyễn thể 
màu đỏ sậm bò men theo từng ô lưới ra ngoài. Đại Địch ô Thứ Kiệt vừa cần thận kéo ống lưới 
kim loại ấy ra, vừa nhẹ nhàng ấn nó vào trong một cái rãnh đá nhỏ. 


Nhạc Dương nói: “Thế nàu không sợ bị nhiễm bẩn sao? ” 


“Dĩ nhiên là không.” Pháp sư Tháp Tây đáp: “Máu sẽ không thấm ra khỏi ống kim loại ấy, điều 
này quyvết định bởi độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Thoạt nhìn những mắt lưới ấu có 
vẻ lớn, nhưng thực tế trong những mắt lưới đó lại có những sợi tơ kim loại mảnh hơn, mắt 
thường không thể phân biệt. Chúng giống như cái sàng, sàng lọc từng tế bào hồng cầu một, 
những tế bào hỏng hay đã chết đều sẽ bị phân giải một cách triệt để.” 

Lúc này, ống kim loại đã được kéo đến gần cái hốc nhỏ bên trên huyết trì, Đại Địch ô Thứ Kiệt 
tiếp tục kéo thêm ống ra, chỉ có điều, đột nhiên ống kim loại trở nên to hơn, không còn là ống 
nữa mà là một tấm lưới kim loại. Đại Địch ô trải phẳng tấm lưới ấy ra phủ khắp cả cái hốc nhỏ, 
kế đó lại kéo thêm dây, tấm lưới lại biến thành ống mềm nhỏ dân, vòng vèo sang đến cánh tay 
bên kia của Trác Mộc Cường Ba. Đại Địch ô Thứ Kiệt không vội cắm một lưỡi đao trích huyết 
khác vào tay Trác Mộc Cường Ba, mà ra lệnh cho đám binh sĩ cạnh đó: “Nhấc vại lên! ” 


Trang 1.995/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cái vại to tướng được khiêng lên, Đại Địch ô Thứ Kiệt đập vỡ niêm phong, các binh sĩ nghiêng 
vại xuống, vô số hạt nhỏ màu đen đổ vào trong cái hốc ấu, đè lên lưới kim loại. Sau khi đổ hết 
một vại hạt đen đó, mấy người bọn Nhạc Dương mới phát hiện, những hạt đen này cỡ bằng hạt 
gạo, có từng vòng từng vòng vân ngang, phỏng chừng đây chính là nhộng của Tằm Diên rồi. 
Đại Địch ô Thứ Kiệt lấy ra một cái nắp lớn, có vẻ như định đậy lên phía trên cái hốc. Ông qua 
sang hỏi đám người bọn Nhạc Dương: “Có muốn xem không? ” 


Mấy người đều lắc đầu, thứ nhộng ấy, nhìn thế nào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến 
nhộng trứng của loài ruồi nhặng, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi, có trời mới biết sắp sửa sẽ 
xảu ra chuyện ghê rợn gì nữa. Đại Địch ô Thứ Kiệt gật đầu: “Ừm, đậy nắp lên cũng tốt cho 
người được giải độc.” Nói đoạn, ông đặt cái nắp lên trên, máu của Trác Mộc Cường Ba chầm 
chậm chảy xuống phía dưới cái nắp ấu. 


Khi máu thấm đến gần mép hốc đá, chỉ nghe bên dưới nắp vang lên những tiếng “tách tách 
tách tách” không ngừng, tựa hồ như có thứ gì đang nứt vỡ toang ra, liền ngay sau đó, tốc độ 
chảu của dòng máu cũng tăng lên. Âm thanh “tách tách” ấu cũng mỗi lúc một mau hơn. Chẳng 
mấy chốc, máu của Trác Mộc Cường Ba đã chạy theo ống mềm kim loại chảy ra từ phía bên kia 
của hốc đá. Điều khiến người ta kinh ngạc là, máu tĩnh mạch vốn màu đen sậm, sau khi chảu 
qua cái hốc ấy, liền trở nên đỏ tươi như máu trong động mạch vậu. 


Không lâu sau, tiếng “tách tách” bên dưới cái nắp nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh như thể có 
vô số con cá nhỏ đang vùng vẫy trong nước, hoặc giả nói, giống âm thanh phát ra khi có vô số 
con cá trạch bỏ vào một cái thùng nhỏ thì đúng hơn. Tuy đã đậy nắp lên, nhưng nhìn qua chỗ 
khe hở trên mép vẫn có thể nhìn thấy, những vỏ nhộng màu đen bên dưới đã không còn nữa, 
mà biến thành những con sâu nhỏ màu trắng như ngọc. Bọn chúng vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc 
ngủ dài, tựa như cảm nhận được sức hấp dẫn từ máu của Trác Mộc Cường Ba, liền tranh nhau 
chui xuống bên dưới hốc đá, không con nào chịu nhường con nào. 


Chú Thích 


1.Thuật ngữ của Phật giáo, chỉ giai đoạn từ lúc con người chết đi, cho đến trước khi đầu thai chuyển thế. Thông 
thường, trung ấm kỳ kéo dài nhất là khoảng 49 ngày. 


2.“Bào định giải ngưu” là điển cố xuất phát từ thiên Dưỡng Sanh Chủ của Trang Tử: Văn Huệ Quân thấy mổ trâu 
bèn nói: “Ôi! Giỏi thay! Tuyệt đến mức ấy”, người bào đỉnh (đầu bếp) thưa: “Thân khéo léo được như vậy là do tập 
quen, khéo léo dân.” Thành ngữ “bào đinh giải ngưu” được dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do 
tập luyện. 


Trang 1.996/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2: Thiên Táng 


Đường Mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được cắn chặt môi dưới. Nhạc Dương thấp 
giọng hỏi: “Làm thế này, liệu Cường Ba thiếu gia có chết không nhỉ?” 


“Suut...” pháp sư Tháp Tây nói: “Sắp thau máu rồi.” 


Chỉ thấu một dòng máu đỏ tươi đã chạy qua ống kim loại mềm, Đại Địch ô Thứ Kiệt cầm lưỡi 
đao trích huyết còn lại đâm vào cánh tay bên kia của Trác Mộc Cường Ba. Máu tươi lập tức chảu 
theo đường ống, dòng máu đỏ sậm và dòng máu đỏ tươi cùng đổ về một chỗ. Khi ấy, dòng máu 
đỏ tươi kia tựa hồ biến thành một sinh vật có linh tính, liên thuận theo dòng máu đỏ sậm kia bò 
lên, từ từ chảy vào huyết quản của Trác Mộc Cường Ba. 


“Hả?” Mấy người bọn Nhạc Dương đều thốt lên một tiếng kinh ngạc. Pháp sư Tháp Tây cũng 
nói: “Sự ảo diệu bên trong như thế nào thì tôi cũng không biết rõ, đại để là một loại hoạt tính 
sinh vật, có lẽ các tế bào hồng cầu sau khi rửa máu mang một loại điện tích khác với điện tích 
của tế bào hồng cầu trong tĩnh mạch chảy ra.” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào cơ thể Trác Mộc Cường Ba, thở phào một 
hơi nói: “Được rồi, thanh tấu khoảng một canh giờ là được. Đại thanh liên cổ sẽ bị giải trừ hoàn 
toàn. ” 


Trên thực tế, quá trình thanh tấu ấy kéo dài gần hai canh giờ, người nào cũng hết sức mệt mỏi, 
nhưng ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào huyết trì. Ngược lại, kẻ đang phải rửa máu là 
Trác Mộc Cường Ba thì cứ ngủ say thiêm thiếp. 


Cho đến lúc máu từ cánh tay bên phải của Trác Mộc Cường Ba chảy ra cũng biến thành màu đỏ 
tươi, Đại Địch ô Thứ Kiệt mới nói: “Được rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, ngàu mai cậu ấy 
tỉnh lại, sẽ hoàn toàn như người bình thường. Sự thực là, cũng chưa hề xảy ra bất cứ thay đổi gì, 
đúng vậy không?” Ông rút hai lưỡi đao trích huyết ra, bôi chút thảo dược lên vết thương, máu 
liền nhanh chóng ngừng chảy. Trác Mộc Cường Ba vẫn nằm vên lặng, không có phản ứng gì. 


Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Tới khi pháp sư Tháp Tây cất tiếng: “Mọi 
người về nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng Cường Ba thiếu gia,” tất cả mới tản ra đi theo các hộ 
vệ về phòng nghỉ ngơi. Đường Mẫn thì vẫn ở lại. 


Nhìn Trác Mộc Cường Ba đang say ngủ, trong lòng Đường Mẫn chợt dâng lên một cảm giác ấm 
áp lạ thường. Có lúc, gã giống như là cha cô vậu, thân thể khôi vĩ cao lớn ấu cho cô cảm giác an 
toàn để dựa dẫm; đồng thời, gã cũng là một người chồng và một người tình tốt, sự ngọt ngào và 
ấm áp đó, chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận được; còn bây giờ, gã lại giống như con trai 
cô vậy, đang say ngủ, cần cô chuyên tâm săn sóc và bảo vệ. Cảm giác ấy, thật là kỳ diệu xiết 
bao. 


“Anh ấy sẽ khỏe lên, đúng không ạ?” 


“Ừm.” Pháp sư Tháp Tâu đáp: “Đương nhiên, đương nhiên cậu ấu sẽ khỏe lại.” Ông coi câu hỏi 
này chỉ như sự quan tâm của Đường Mẫn dành cho Trác Mộc Cường Ba, song không hề lưu Ú 


Trang 1.997/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến sự chua chát ẩn giấu đằng sau nụ cười của cô. Nụ cười ấy, là nụ cười thê lương thường nở 
trên môi những người sắp phải lụ biệt. 


“Nhưng mà, đội trưởng Hồ Dương lại không thể quay về nữa rồi.” Vừa nghĩ đến đội trưởng Hồ 
Dương, vành mắt Đường Mẫn lại đỏ lựng lên. 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Đừng nên quá thương tâm, thân thể con người chẳng qua chỉ là cái vỏ 
da thịt, vô vi vô tướng, linh hồn cậu ấu sẽ đến được miền cực lạc tịnh thổ. Cậu ấu hẳn đã nhìn 
thấu được sân, si, vọng của đời người, nên mới có thể ra đi không hề đau đớn như thế.” 

Đêm hôm ấy trôi qua một cách bình lặng. Không ai nhận ra, trong một góc nhỏ không hề nổi 
bật ở bình đài Tước Mẫu, có một thiết bị phát xạ laser không lớn hơn cái đỉnh mũ bao nhiêu, 
đang lóe lên những tia sáng đỏ, chớp chớp, tắt tắt. 


Trong rừng, Max bị một tràng âm thanh “tít tít” làm giật mình thức giấc, y cúi nhìn chiếc nhẫn 
đặc biệt trên ngón tau mình, mừng rỡ thầm nhủ: “Tốt quá, thiết bị phát xạ tia laser thứ hai đã 
được khởi động. Mấy người bọn ông chủ sẽ xuống đây ngay thôi. Hừ, Trác Mộc Cường Ba, các 
người cứ chờ đấu xem.” 


Trạm biên phòng nước N. 
Merkin đột nhiên kêu lớn: “Soaresl Có tín hiệu rồi!” 


“Gì hả?” Soares ở trong phòng lao ra, thấu trên màn hình xuất hiện một điểm sáng, liền kích 
động cầm tay Merkin nói: “Cuối cùng cũng đợi được rồi!” 


Merkin cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng, mừng rỡ ra mặt: “Mau đi chuẩn bị, chúng ta 
chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba tỉnh dậy, phát hiện ra Đường Mẫn đã ngủ thiếp đi trên ngực mình. Gã vừa 
tỉnh giấc, Đường Mẫn cũng lập tức giật mình tỉnh theo, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở 
một nụ cười. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng 
lại, trời đất cũng không còn tồn tại, phảng phất như cả thế gian này chỉ còn có nhau. Ánh mắt 
ấy, đã chất chứa tất thảy mọi tình cảm họ dành cho nhau, cả hai đều sẵn lòng cứ nhìn nhau mãi 
thế này, cho đến vĩnh hằng vĩnh viễn. 


“Anh ngủ bao lâu rồi?” Trác Mộc Cường Ba vuốt tay qua làn tóc mềm mại của Đường Mẫn. 


“Một đêm rồi.” Đường Mẫn cúi người xuống, lắng nghe nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba, nũng 
nịu hỏi: “Cảm giác bây giờ có khác gì không?” 


“Ưm, cảm giác à...” Trác Mộc Cường Ba vừa luồn tay qua tóc Đường Mẫn, vừa ngước nhìn lên 
trần nhà: “Cảm giác rất lạ, anh cảm thấy mọi thứ quanh mình đều thay đổi, nhưng lại không thể 
nói ra rốt cuộc là có gì khác biệt so với trước đây.” 


“Đáng ghét!” Đường Mẫn khẽ đập tay lên lồng ngực Trác Mộc Cường Ba. 


Nghe Đường Mẫn nhắc nhở, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra, đúng vậy, đúng là có 
gì đó khác biệt, cảm giác đó như thế nào nhỉ? Trong không khí có gió đang cuộn chảy, hơi thở 
phả ra từ mũi Mẫn Mẫn làm dòng chảy ấy rối loạn, thậm chí gã còn cảm giác được dòng không 
khí đó đang chảy qua trên bề mặt da mình nữa? Vết tích. Bàn tay cô đang đung đưa trên ngực 


Trang 1.998/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gã, gã thậm chí còn nắm được một cách rõ ràng quỹ tích của bàn tau nhỏ nhắn ấy mỗi lần nhấc 
lên hạ xuống. Nhịp tim của gã chầm chậm, mà có quy luật, dường như ngầm theo một tiết tấu 
nào đó, mỗi lần đều hết sức quy chuẩn, nhịp đập tự nhiên mà mạnh mẽ. Mẫn Mẫn khẽ áp má 
vào ngực gã, làm lồng ngực ấy sao mà ấm áp, nhưng trong sự ấm áp ấy lại có một tia lành lạnh, 
gì vậu nhỉ? Hình như là nước. 


“Em lại khóc à?” Trác Mộc Cường Ba hơi ngắng đầu lên, vạt áo trước ngực quả nhiên đã bị nước 
mắt thấm đầu một mảng lớn, cảm giác này thật hết sức kỳ quái, trước đây gã tuyệt đối không thể 
nào nắm bắt được mọi thứ rõ ràng như vậy được. 


“Chẳng phải tại anh hết à!” Đường Mẫn lấu móng tay vạch vạch trên ngực Trác Mộc Cường Ba 
qua lần áo, hai mắt đột nhiên lại đỏ lựng lên, thì thào khẽ hỏi: “Nếu như, em chỉ nói nếu như 
thôi nhé, có một ngày, chúng ta không thể ở bên nhau...” 


“Ngốc ạ, sao lại thế được?” Trác Mộc Cường Ba ngắt lời cô, đột nhiên, gã có cảm giác nét mặt 
Đường Mẫn không được ổn lắm, một dự cảm không lành bất giác hiện ra trong tâm trí. 


“Bốp bốp!” dường như cảm nhận được Trác Mộc Cường Ba đã phát giác ra gì đó, Đường Mẫn 
đập mạnh hai cái lên ngực gã, giận dỗi nói: “Mau dậy đi, để mọi người còn biết anh không sao 
rồi.” Cô ngập ngừng giây lát, rồi lại nói: “Hôm nay, cử hành nghi thức thiên táng cho đội trưởng 
Hồ Dương.” 


Trác Mộc Cường Ba ngồi dậy, nghiêm nghị gật đầu: “Anh biết rồi.” 

“Vậy chúng ta đi thôi, cậu có đi được không?” pháp sư Tháp Tây chợt lên tiếng. 
“Pháp sư Tháp Tây, sao ngài lại ở đâu?” Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thết lên. 
Pháp sư Tháp Tây mỉm cười: “Từ nãy giờ tôi vẫn ở đâu mà.” 


Trương Lập từ lúc biết chuyện đến giờ luôn ở trong gian phòng nhỏ quàn di thể của đội trưởng 
Hồ Dương. Xác đội trưởng Hồ Dương được nắn thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ, hai tay ôm 
trước ngực, cằm chạm đầu gối, bên ngoài bọc một lớp lụa trắng, tựa như một cái kén hình 
người. Cả gian phòng trống huếch trống hoác, không có cả một gợn gió nhỏ, không thắp hương 
thắp nến, không đốt giấy tiền vàng mã, một sự trống rỗng u không bao trùm. Nơi này dường 
như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, bầu không khí âm ẩm khiến người ta có cảm 
giác rằng, đây là ranh giới giữa vùng đất của người sống và cõi chết. Trương Lập cứ thế ngồi bên 
cạnh xác đội trưởng Hồ Dương, từng cảnh tượng, từng câu chuyện nhỏ khi người đàn ông râu 
rậm nàu ở bên mọi người, tiếng cười hào sảng thoải mái ấu, giọng nói thô lỗ mạnh mẽ ấy, giờ 
đây nhớ lại, sao mà thân thiết đến vậy... 


Bất giác, bầu trời sáng bạch, ánh sáng qua bốn tấm kính tròn trên đỉnh đầu khúc xạ xuống tụ lại 
trên lớp vải trắng, tựa như bọc thân xác đội trưởng Hồ Dương trong một quầng sáng trắng mỏng 
mảnh. Phải chăng, đúng như tất cả những người ở Tước Mẫu này nói, linh hồn đội trưởng Hồ 
Dương vẫn còn nằm lại bên trong lớp vải trắng ấy? 


Gió, lặng lẽ phất qua mặt đất mênh mang, bầu không màu xám xịt thấp thoáng hiện ra vài vạt 
khói mờ, mưa nhỏ tí tách tí tách từng giọt một, Shangri-la dường như cũng đang đổ lệ. 


Một đoàn người khiêng di thể đội trưởng Hồ Dương, bước trên con đường rải đá dăm nện chặt, 


Trang 1.999/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không có tiếng nhạc ồn ïĩ, cũng không có tiếng chim rừng hót vang, thời không lặng lẽ tựa một 
tấm gương, ngưng đọng, phản xạ ra những cảnh vật khác nhau. 


Một kiến trúc nhân tạo khổng lồ lấp ló hiện ra phía đằng xa, càng đến gần, càng thấy nó kỳ vĩ, 
khiến người ta không khỏi có cảm giác bị đè nén. Nhạc Dương trầm mặc một thoáng, rồi không 
nén nổi, cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, thấp giọng thì thào: “Đài cô lâu!” 


Xuất hiện trước mắt họ, là một đống xương trắng... chính xác hơn, là một vật thể hình dạng như 
kim tự tháp của người Mava, được xếp bằng xương đầu lâu người, xung quanh dùng đất sét kết 
dính lại, vuông vắn quy chuẩn, mỗi bậc thang đều do vô số đầu lâu xếp thành hàng thành lối mà 
nên. Những bộ răng hết sức hoàn chỉnh còn nguyên trên xương hàm trên hàm dưới, hốc mắt 
trống rỗng im lìm chăm chú nhìn về nơi xa xăm. Mỗi chiếc đầu lâu đều có hình thái khác nhau, 
có chiếc như đang thì thầm rủ rỉ, có chiếc lại như thể trầm mặc suy tư, nhiều hơn, là những 
chiếc tựa hồ đang quan sát và dò xét bọn họ, đám người xa lạ. 


Đến rồi, Tước Mẫu vương khẽ hạ lệnh, liền có mấy hộ vệ cường tráng chuẩn bị đón lấy di thể 
của đội trưởng Hồ Dương, nhưng Trương Lập nói gì cũng nhất quyết đòi đưa tiễn đội trưởng Hồ 
Dương đến tận phút cuối cùng. Tước Mẫu vương quay sang nhìn pháp sư Á La với ánh mắt khó 
xử, pháp sư bèn nói với Trương Lập, theo quy củ từ thời xưa, khi cử hành nghỉ thức thiên táng, 
người ngoài không được phép đứng bên quan sát. Trương Lập không chịu, một mực nhất quyết 
đòi đích thân đưa di thể đội trưởng Hồ Dương lên đài. Tước Mẫu vương do dự một hồi lâu, cuối 
cùng miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng không chịu để những người khác lên theo. Pháp sư Á La 
phải làm công tác tư tưởng với những người còn lại, ông bảo, đây tuyệt đối không phải Tước 
Mẫu vương có ú làm khó, mà ngược lại, điều này thể hiện cho sự tôn kính với người chết và các 
vị thần linh trên trời. Vả lại, toàn bộ quá trình thiên táng, không chỉ đơn giản là khiến tâm trạng 
người ta cảm thấy nặng nề đau đớn, người bình thường thậm chí còn không thể nào chịu đựng 
nổi việc đứng bên quan sát quá trình ấu. 


Mấy tên hộ vệ khỏe mạnh thay thế cho đám người Trác Mộc Cường Ba, đi theo hai người đàn 
ông cao lớn tau cầm những dụng cụ quái dị, một người mặc áo đen cũng bước đi theo sau. Pháp 
sư Á La nói, đó là người giải phẫu và Triệu hoán sư, rồi giải thích thêm, Triệu hoán sư là một 
chức nghiệp tách ra từ Thao thú sư, chỉ có điều, năng lực thấp hơn Thao thú sư nhiều lắm. 


Sau khi bóng hình bọn họ biến mất trên đỉnh đài cô lâu, mọi người bèn lặng lẽ chờ đợi bên dưới. 
Tước Mẫu vương cũng ở đó đợi cùng. 


Thời gian chảm chậm trôi đi, không biết bao lâu sau, mới nghe trên bầu không vang lên một 
tiếng hú, cao vang réo rắt, tiếng kêu ấy nhanh chóng vẳng đi xa tít tắp. Ngắng đầu nhìn lên, 
trong đám mây mù trên bầu không ngoằn ngoèo hình rắn, một đàn chim không rõ tên ào ào 
bay đến. Chúng phát ra những tiếng kêu như thể tiếng đàn không hảu|4], trên đầu có lông ngũ 
sắc, toàn thân trắng như tuyết, thể hình lớn hơn quạ nhưng nhỏ hơn chim ưng. Bọn chúng đảo 
lượn bên trên bình đài, thoạt trông tựa như một áng mây phiêu dạt. Trong giây lát, chúng đã tụ 
lại thành hình một cây cột, con chim đầu đàn dẫn cả đàn bay thành hình xoắn ốc, chảm chậm 
hạ xuống đỉnh kim tự tháp xây toàn bằng đầu lâu ấy, cuối cùng thì đã chiếm lĩnh trọn cả phần 
đỉnh đài. Bốn bẻ lại trở nên tĩnh lặng, tựa hồ như một không gian bít kín, không có gió, không 
có nước chảy, mọi âm thanh đều im bặt, thậm chí cả không khí dường như cũng đông đặc lại. 


Thời gian chằầm chậm trôi từng giây từng phút, cuối cùng, không biết là người Triệu hoán sư kia 


Trang 2.000/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hay con chim đầu đàn lại phát ra một tiếng kêu trong vắt. Cả đàn chim liền từ từ bốc lên cao 
như một áng mây. Đường bay của chúng, phảng phất như hình thành một đóa sen đang từ từ nở 
rộ, càng bay càng cao, cuối cùng hòa làm một với áng mâu mù mịt trên cao, không còn thấy đâu 
nữa. 


Tước Mẫu vương thở dài một tiếng, nói với mọi người, nghi thức đã hoàn thành, đỉnh đài cô lâu 
kia đã không còn là cấm địa. Chẳng kịp đợi Tước Mẫu vương nói dứt lời, Nhạc Dương đã xông 
lên trước tiên. Lúc lên đến nơi, chỉ thấy trên đỉnh đài cô lâu trống trơn, mấy người phẫu thuật thi 
thể và Triệu hoán sư đã rút cả xuống dưới, chỉ còn mình Trương Lập đứng lẻ loi trơ trọi ở đó. 
Đội trưởng Hồ Dương đã hoàn toàn biến mất, cả tấm lụa trắng bọc thi thể anh cũng không còn 
nữa. Bề mặt trên đỉnh đài cô lâu này không hiểu lát bằng loại đá gì, màu sắc trắng như sữa bò, 
sạch sẽ như thể một pho tượng ngọc mỡ dê được kù cọ cần thận mỗi ngày, không có một giọt 
máu, không có một chút xương, tất cả như một màn ảo thuật vậu. 


Nhạc Dương bước đến bên cạnh Trương Lập sắc mặt đang tái nhợt, khẽ lắc lắc vai anh hỏi: “Đội 
trưởng Hồ Dương, đi rồi à?” 


Không ngờ chỉ chạm khẽ một cái, Trương Lập đã gục vào vai Nhạc Dương như một con rối đứt 
dây, hướng về phía mép đài cô lâu, há hốc miệng nôn thốc nôn tháo, cùng với bãi nôn là nước 
mắt tuôn ra ào ào như suối. Nhạc Dương chỉ còn biết đỡ lấy thân hình Trương Lập, không để 
anh ngã xuống, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đau đớn và chua xót khôn cùng. 


Một hồi lâu sau, Trương Lập mới ngừng nôn, đưa tay quệt đi vết bẩn dính trên khóe miệng, 
nghẹn ngào nói: “Đội trưởng Hồ Dương, anh ấy đã hóa thành một đám mây, tôi... tôi tận mắt 
trông thấy rồi.” 


Nhạc Dương không ngừng gật gật đầu. Anh thà tin rằng như vậy còn hơn. 


Lúc này, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng đã lên đỉnh đài cô lâu, trong mắt chỉ thấu một nơi thuần 
khiết, thiêng liêng, nghiêm trang, tựa như là nơi gần với trời cao nhất vậy. Sau cơn mưa, trời 
nắng lên, một dải cầu vồng bắc từ chỗ đài cô lâu này ra phương xa tít tắp, hai ba đóa mây trắng 
tha thướt ung dung nhẹ lướt dưới chân cầu. Mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn nơi cầu vồng 
bắc tới kia, trong lòng tha thiết nhớ về người đàn ông râu rậm nói năng có phần hơi thô lỗ ấu. 


Tròng mắt Nhạc Dương mở to, ở nơi cuối cầu vồng, dường như anh nhìn thấu hai con chim nhỏ, 
thấp thoáng ẩn hiện rồi nhanh chóng biến mất trong mây. 


Max đang trốn chui trốn nhủi trong rừng như một con chuột chũi, cũng thò đầu ra khỏi tán cây, 
kinh ngạc thốt lên: “Hả? Cầu vồng?” Nhưng rồi chỉ thoáng sau đó, sự chú ý của hắn đã dồn vào 
hai chấm đỏ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình thiết bị thông tín cá nhân. Hắn không 
sao đè nén nổi cảm giác mừng rỡ trong lòng, cần thận lần theo tín hiệu ấu, mỗi bước ởi lại nhìn 
ngó xung quanh mấy lượt. 


Trong mây mù, hai người nhảy dù vũ trang đến tận răng từ từ hạ xuống, họ không sử dụng dù 
dạng nấm, mà là loại dù động lực trông như một tấm ván lướt sóng khổng lô, toàn thân kín mít, 
trên đầu đội mũ sắt tròn, thoạt nhìn trông như thể mặc đỏ phi hành vũ trụ loại mỏng. Sau một 
loạt tiếng rẹt rẹt, giọng Merkin vang lên trong thiết bị liên lạc: “Khôi phục liên lạc được rồi, khá 
thật, tầng ngăn che tín hiệu điện tử này ít nhất cũng phải dàu trên nghìn mét.” 


Trang 2.001/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares nói: “Phạm vi đám mâu mù chết tiệt nàu che phủ còn lớn hơn, giữa ban ngày ban mặt, 
vậy mà chẳng nhìn thấu gì cả.” 


Merkin nói: “Đừng nôn nóng, anh bạn già, cho đến lúc này, chẳng phải chúng ta vẫn khỏe 
mạnh bình yên đó sao? Chúng ta đã tới Shangri-la rồi, vùng đất thân bí này đã mở rộng cánh 
cửa đón chúng ta tiến vào trong nó. Ô, xem kìa, đã bắt được tín hiệu với thiết bị phát sóng gắn 
trong người thằng Max rồi đây này.” 


Soares nói: “Hả? Hình như từ chỗ nó đến điểm rơi chúng ta định trước còn cách một quãng khá 
xa.” 

Merkin nói: “Chậc chậc, xem ra người bạn mới này chọn cho chúng ta một nơi nguy hiểm rồi, 
đi, đến chỗ thằng Max.” Dứt lời, y liền giật dây thừng một cái, chiếc dù động lực liền thay đổi 
phương hướng. 


Soares bất mãn nói: “Anh cũng to gan thật, không ngờ lại dùng cách này để khảo nghiệm xem 
kẻ mới gia nhập với chúng ta kia có thể làm được đến đâu, anh không sợ hắn sẽ bán đứng toàn 
bộ chúng ta hay sao?” 


Merkin cười cười nói: “Yên tâm đi, đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm nhỏ rất đơn giản thôi mà, 
huống hồ hắn ta cũng hiểu, cho dù hắn không làm vậy, chúng ta cũng có cách khác đến được 
nơi nàu, tôi có chuẩn bị rồi.” 


Soares khẽ “hừ” một tiếng, đột nhiên dây dù căng ra: “Chuyện gì vậy?” 
Merkin nói: “Dòng khí lưu hỗn loạn! Chết tiệt, tôi ghét nhất là cái thời tiết nàu!” 


Max kinh ngạc nhìn hai chấm nhỏ di động trên màn hình, khoảng cách của chúng và hắn mỗi 
lúc một xa hơn, trong lòng lấu làm lạ thâm nhủ: “Ông chủ làm sao vậu nhỉ?” Nghĩ đến tính cách 
đa nghi của Merkin, Max không khỏi giật thót mình, vội vàng đuổi theo phương hướng của hai 
chấm đỏ ấu. 


Chú thích 


Tan 


[4] Không hầu là loại đàn cổ của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Theo khảo cứu, đàn này lưu truyền đến nay đã hơn 
2.000 năm. Ngoài sử dụng trong dàn nhạc cung đình ra, đàn không hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian. 
Vào thời Thịnh Đường (618-907), theo đà kinh tế và văn hóa phát triển nhanh, nghệ thuật chơi đàn không hầu đã 
lên đến một trình độ mới, và cũng trong thời kỳ này, đàn không hầu cổ Trung Quốc lần lượt truyền vào các nước 
láng giềng Nhật Bản, Triều Tiên, v.v... 


Trang 2.002/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3: Liên Winhb 


Trong rừng. 


Soares vò chiếc dù động lực thành một đám, bật nút khởi động thiết bị tự hủy, chiếc dù liền bốc 
lên một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, rồi nhanh chóng hóa thành đống tro tàn, mắt thường 
khó có thể nhận ra một làn khói đen mỏng mảnh bốc lên. Kế đó,  ngắng đầu lên nói: “Có thấy 
gì không, Ben?” 


Dù của Merkin mắc vào cây gỗ lớn, hạ chiếc ống nhòm xuống, nói: “Xem ra chúng ta cách 
điểm đáp dự định không xa lắm, tôi thấy một khu vực có dấu hiệu con người hoạt động, có vẻ 
như là di tích.” 


“Có người nào không?” 


“.,., không thấy.” 

“Tôi cảm thấy có gì đó đang tiếp cận chúng ta, xuống đây trước đã.” 

Merkin giật dây dù, cả người rơi xuống từ độ cao năm chục mét, trước khi chạm đất lộn nhào 
mấy vòng, rồi an nhiên đứng dậy. Y phủi phủi bụi đất bám trên người, đọc mấy số liệu hiện trên 
mũ trùm đầu, rồi gỡ cái mũ ấu xuống, hít sâu một hơi: “Xem ra, không khí ở đây tốt hơn chúng 
ta tưởng tượng nhiều!” 


Soares nhếch mép một cái, coi như là cười. Lúc này, chiếc dù động lực trên tán cây cũng tự 
động bốc lửa, tro bụi màu trắng rơi xuống lả tả. Hai người cởi bỏ bộ quần áo ngoài nặng nẻ, lộ 
ra quân phục ngụy trang rằn ri và ba lô, nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa đáp xuống. 


Mới đi được chưa đến năm trăm mét, Soares đột nhiên dừng phắt lại, nói với Merkin: “Hình như 
chúng ta bị phát hiện rồi?” 


Merkin mỉm cười, cũng không thấy y có động tác gì, trong chớp mắt đã rút từ hai bên ba lô ra 
hai khẩu Glock 18 có gắn ống giảm thanh, nói: “Hy vọng bọn chúng hữu hảo một chút.” Dứt 
lời, cổ tau lắc nhẹ, hai khẩu súng lục đã biến mất bên trong tay áo. 


Đi được mấy bước, Soares lại nói: “Các bạn đến rồi!” Chỉ thấy, trên cây, trong bụi, đằng sau 
mấy tảng đá đều lộ ra bóng dáng các binh sĩ Tước Mẫu. Họ để trần thân trên, tau cẩm vũ khí, 
vâu Merkin và Soares vào giữa, một người trong bọn lớn tiếng quát lên: “Người Giáp Mễ, các 
ngươi từ đâu đến?” 


Merkin nheo mắt nhìn một lượt, không nén nổi buột miệng kêu lên: “Lao ném, cung tên, rìu? 
Lẽ nào đây là vũ khí của bọn chúng sao? Không đến nỗi lạc hậu như vậy chứ? Hoàn toàn không 
tương xứng chút nào với quụ mô của di tích lúc nãy tôi vừa trông thấu, lẽ nào là đám dã nhân 
trong rừng thôi?” 


Soares nói: “Nghe xem hắn nói cái gì vậy.” 


Người vừa quát lên ấy lại hỏi tiếp: “Các ngươi có phải cùng một bọn với Trác Mộc Cường Ba 


Trang 2.003/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không?” 


Merkin chau mày hỏi: *“Ờ, hắn nói... nói là...” Y đột nhiên quát lại gã binh sĩ Tước Mẫu vừa lên 
tiếng ấu: “Màu có biết tiếng Anh không?” 


“Ngươi nói gì? Có phải nói tiếng Lạc Ba[5] không vậy?” 
“Tiếng Pháp? Tiếng Đức? Tiếng Hán có biết không?” 


“Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Lẽ nào cả tiếng Mộc Nhĩ Mễ|{6] các ngươi cũng không biết nói 
à?” 


“Chẳng lẽ chúng mày không có phiên dịch à?” 
“Trên lưng các ngươi đeo cái gì đó? Mau bỏ xuống!” 
“Lũ dã nhân chết tiệt, cút về, tao không nói chuyện với người không biết tiếng Anh!” 


“Chưa bao giờ ta gặp người Giáp Mễ nào lỗ mãng như ngươi, đến cả tiếng Phổ Nhĩ là thứ tiếng 
cơ bản nhất ngươi cũng không biết! E, các ngươi có nghe thấy ta nói gì không vậy? Cái bọc, cái 
bọc, bỏ xuống!” 


Hai người cứ đứng đó dùng các loại ngôn ngữ giao lưu theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia như 
thế một lúc. 


Cuối cùng, gã binh sĩ Tước Mẫu cũng không nhẫn nhịn nổi nữa: “Đứng vên ở đó, ta đến đây!” 


Merkin nói bằng tiếng phổ thông: “Tết nhất mày nên giữ khoảng cách với tao thì hơn!” Thấy gã 
binh sĩ ấy nghe mà làm lơ, y liền quay sang nhoẻn miệng cười với Soares: “Giao lưu thất bại 
TÔI. 


Soares bực tức nói: “Tôi tưởng anh biết tiếng Tạng cổ cơ mà.” 


Merkin gượng cười: “Nhưng bọn chúng không nói thứ tiếng mà tôi biết, cũng may, còn một loại 
ngôn ngữ có thể dùng chung cho toàn thế giới.” 


Soares trừng mắt lên nhìn y một cái. Nụ cười trên gương mặt Merkin biến mất, giọng nói trở 
nên lạnh lùng: “Ngôn ngữ cơ thể!” Dứt lời, hai tay đã vung mạnh một cái, hai khẩu súng lục lập 
tức xuất hiện như có ma thuật, kế đó, hai tay y giơ ngang, giao nhau trước ngực, tia lửa của 
những viên đạn vẽ trên không trung một đường cong cánh quạt hoàn mỹ. 


Đám binh sĩ Tước Mẫu đâu ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay như thế, vũ khí trong tay vẫn 
còn chưa kịp phát huy công dụng thì đã lần lượt trúng đạn, chỉ thấy tia lửa lướt qua đến đâu là có 
người ngã xuống tới đó, hoặc bị đạn bắn xuyên bả vai, hoặc đùi non tóe máu. Hai tay Merkin 
một trước một sau, thoát trái thoắt phải, phạm vi di động cực lớn, phối hợp cùng với bước chân 
nhẹ nhàng khinh khoái, lúc thì như Tô Tần đeo kiếm, thoát cái lại như đại bàng sải cánh, lúc lại 
đứng một chân xoay tròn như diễn viên ba lê. Chớp mắt một cái, khẩu súng trên tau trái đã biến 
mất, kế đó lại thò ra dưới nách bên phải, giở ra một chiêu “ngoảnh đầu ngắm trăng”, tức thì có 
người ngã xuống theo tiếng súng. 


Cặp mắt ụ dường như không để ú đến xung quanh, vậy mà đạn từ hai họng súng lại như có mắt 
bay đến các binh sĩ Tước Mẫu, cho dù nấp trên tán cây, trong lùm trong bụi hoặc đằng sau 


Trang 2.004/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những tảng đá, nhất loạt đều ngã xuống. Nếu bọn Ba Tang mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ 
phải kinh ngạc trước thân thủ của Merkin, không chỉ là cách di động kỳ dị ấy, mà càng khó tin 
hơn nữa là, động tác của y thực sự rất giống với động tác của Trác Mộc Cường Ba thể hiện ở di 
tích trên vách đá. Tốc độ nổ súng nhanh đến khó bề tưởng tượng, góc độ nòng súng kỳ dị mà 
xảo diệu, chỉ khác một điều, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn hơi trúc trắc, còn động tác của Merkin 
thì tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có kẽ hở nào. 


Sau khi tiếng súng ngừng hẳn, trong rừng chỉ còn lại một đám binh sĩ Tước Mẫu rên rỉ đau đớn. 
Merkin thổi thổi lên ống giảm thanh của hai khẩu súng, bàn tay xòe ra gập vào, súng đã biến 
đâu mất. Y nhìn đám binh sĩ đang lăn lộn xung quanh mình, dường như lấy làm vừa ý. Soares lại 
bất mãn nói: “Sao không giết bọn chúng đi cho rồi.” 


Merkin nói: “Như vậy sẽ giữ được vận may của tôi. ” 
Soares giở giọng châm biếm: “Đã thấy anh may mắn bao giờ đâu.” 
Merkin chau mày nói: “Vẫn còn sót à?” Tay phải liền vung lên, một họng súng đã chĩa ra. 


“Đừng... đừng nổ súng...” Merkin lấy làm kinh ngạc, kẻ ở trong lùm cây kia không ngờ lại nói 
tiếng Anh, tuy không được lưu loát cho lắm, nhưng tròn vành rõ chữ, phát âm đúng tiêu chuẩn. 
Merkin và Soares còn đang ngạc nhiên trước khả năng phát âm của đối phương, chỉ thấy bên 
dưới lùm câu, một người thấp lùn đầu tròn ung ủng nhảy ra. 


“Đa Cát!” Mới thoạt nhìn, Merkin cũng hơi giật mình, nhưng ụ nhanh chóng phát hiện ra mình 
nhận lầm người. Kẻ này dường như cường tráng hơn Đa Cát một chút, nụ cười dồn lên gương 
mặt khiến v lại nghĩ ngau đến Max. 


Người trọc đầu thấp lùn có tướng mạo hao hao giống Đa Cát này không lập tức lại gần Merkin, 
mà bước đến gần một binh sĩ Tước Mẫu nằm dưới đất, không nói một lời, nhanh chóng vung 
đao cắt đứt cổ họng, rồi cọ cọ lưỡi đao lên thi thể y cho sạch, đút trở lại vào vỏ, bấu giờ mới nở 
một nụ cười thoải mái đứng lên, gật gật đầu với những binh sĩ ở xung quanh. 


Merkin và Soares nhìn hành vi của gã lùn nàu với ánh mắt kỳ quái, chỉ thấu bước đến, trên mặt 
nở một nụ cười hơi có chút xun xoe, khiến người ta cảm thấy có thể thả lỏng mình ra được, 
không sai không lệch, vừa khéo dừng lại đúng bên ngoài phạm vi mà Merkin nắm chắc có thể 
hạ sát bằng một phát súng. Gã lùn này vẫn dùng kiểu cách phát âm chậm rãi, có nhịp điệu, 
nhưng hết sức rõ ràng ấy nói: “Các vị khách tôn kính, ta, Quách Nhật Niệm Thanh, ở đây xin 
được dâng lên các vị một tấm lòng thành vô hạn.” Nói đoạn, y ôm vai cúi người xuống, không 
ngờ lại rất hợp với chuẩn mực của nghỉ lễ cung đình châu Âu. Liền sau đó, lại nghe thấy y nói 
tiếp: “Những kẻ nằm dưới đất này, đều là binh sĩ của ta, hoặc có thể nói, đều từng là binh sĩ của 
ta. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất của vương quốc Langbu này, xin ngài hãy thứ tội mạo 
phạm của chúng, xin ngài hãy tha cho tính mạng nhỏ bé của bọn chúng.” Lần này, y lại dùng 
ánh mắt khiến người ta phải tan nát cõi lòng sở trường của mình nhìn chằm chằm vào Merkin. 


Cho dù lão luyện như Merkin, cũng cảm thấu không chịu nổi tên Quách Nhật Niệm Thanh đổi 
nét mặt còn nhanh hơn tắc kè đổi màu này, chỉ hờ hững đáp một câu: “Ta vốn không có ý giết 
chúng, chỉ là chúng muốn uy hiếp ta, ta chỉ xóa bỏ sự uy hiếp ấu đi mà thôi. Còn ngươi, tại sao 
phải giết tên đồng bọn ấy? Không phải là quân lính của ngươi sao?” 


Trang 2.005/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“À không...” Quách Nhật Niệm Thanh tỏ ra hết sức hoảng hốt, nói: “Tên đó, là do lão quốc 
vương ác độc ấy phái đến giám thị bọn họ, hiển nhiên bậc anh minh như ngài đây đã sớm nhìn 
ra được, những binh sĩ ấu vốn không muốn dùng vũ khí đối phó với các ngài, họ bị ép buộc phải 
làm thế, không thể tự chủ được.” 


Merkin nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Đây là nơi nào? Ngươi nói rõ cho ta xem.” 
“Sãn lòng được ra sức vì ngài.” Quách Nhật Niệm Thanh cúi người thật sâu. 


Soares đột nhiên lên tiếng: “Làm cái trò gì vậy?” Đột nhiên y thò tay vào ba lô, lấy ra một nắm 
không rõ là thứ gì. 


Quách Nhật Niệm Thanh tuy không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng từ động tác và nét 
mặt của Soares, cũng đã nhìn ra được chút manh mối, liền vội nói: “Xin chớ, chớ có hiểu lảm! 
Đó chỉ là một loại hương liệu làm hưng phấn tinh thân, đồng thời có tác dụng xua tan mùi máu 
tanh. Trong rừng này có rất nhiều loài dã thú hung mãnh, chỉ trong chốc lát là bọn chúng nó sẽ 
bị mùi máu thu hút đến đây, chúng ta chỉ muốn che giấu mùi vị này đi, chứ không hề có ác ý gì 
hết. Ta xin được xin lỗi các ngài vì sự sơ suất nàu. Ra đi, Khước Ba.” 


Khước Ba Ca Nhiệt mặc bộ đồ đen thùng thình bước ra sau một lùm câu. Hai mắt Soares sáng 
bừng lên, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới xuất hiện này, trên người đối phương, ít nhất y cũng 
cảm nhận được có ba loại chất thông tin của sinh vật. Khước Ba cũng nhìn Soares với ánh mắt 
kinh ngạc, rõ ràng lão ta cũng phát hiện ra được điều gì đó. 


Quách Nhật Niệm Thanh và Merkin đều chú ý thấu điểm này, Quách Nhật Niệm Thanh vội giải 
thích: “Xin các ngài để vu sư Khước Ba của ta trị thương cho những binh sĩ này, ông ta cũng biết 
một vài trò vặt vãnh đấy.” 


Soares thấp giọng nói với Merkin: “Để tôi xem thử.” 


Merkin nói: “Cần thận đấy.” Sau đó, y liền bảo Quách Nhật Niệm Thanh: “Qua đây, chúng ta 
nói chuyện.” Y vừa vẫy tay với Quách Nhật Niệm Thanh như thể gọi một đứa trẻ, vừa quan sát 
phản ứng của đối phương. Gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh từ đầu chí cuối vẫn nở một nụ 
cười vô cùng thành khẩn. “Mặt nạ!” Khóe mắt Merkin giật giật, y hiểu rõ, phàm là kẻ nào có bộ 
mặt đeo mặt nạ kiểu này, đều là hạng không dễ dây dưa một chút nào. 


Theo yêu cầu của Merkin, Quách Nhật Niệm Thanh giảng giải một cách tường tận tỉ mỉ về lịch 
sử, phân bố dân cư, phong tục và cả các mặt như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật của hai vương 
quốc Langbu và Yaca cho y nghe. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng y lại xen vào những lời tâng 
bốc, ca ngợi Merkin thân thủ bất phàm. Đối với những lời tán tụng khách sáo ấy, Merkin nhất 
loạt đều coi như không nghe, kế đó, y lại hỏi về tình hình đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. 
Trước ánh mắt du di bất định của Merkin, Quách Nhật Niệm Thanh kể hết những gì mình biết, 
chỉ có điều, câu chuyện qua miệng của v, đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác... 


Tước Mẫu vương là kẻ tà ác xấu xa tàn bạo chỉ biết bóc lột nhân dân. Quách Nhật Niệm Thanh 
tuy là cháu ruột duy nhất của quốc vương, đã nhiều lần cất lời can gián song đều bị trách phạt. Y 
không hề ham hố phú quý quyền thế gì, chỉ mong nhân dân Langbu được sống tốt hơn một 
chút. Đồng thời, ụ đã yêu một cô gái bình dân, đương nhiên, cô gái ấy đẹp như tiên trên trời, 
tâm địa lương thiện như Bỏ Tát, hai người mới gặp đã yêu, rơi vào biển ái, và đã ước định chung 


Trang 2.006/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân. Thế nhưng, Tước Mẫu vương xấu xa kia không chịu buông tha cho Quách Nhật Niệm 
Thanh, vì theo quy chế của tổ tiên, lão quốc vương không có con trai ruột ấu sẽ phải truyền ngôi 
báu lại cho Quách Nhật Niệm Thanh, và Quách Nhật Niệm Thanh phải kết hôn với con gái duụ 
nhất của lão. Để giữ lấy quyên lực cho họ nhà mình, lão quốc vương xấu xa ấy không ngờ đã hạ 
cổ độc lên người con gái ruột của mình. Sau khi trúng độc, hai mắt công chúa sẽ không nhìn 
thấy gì, nhưng trong đêm tân hôn, thứ cổ độc này sẽ từ người nữ chuyển dịch sang người nam. 
Như thế, sau khi Quách Nhật Niệm Thanh mù mắt, quyên lực sẽ lại rơi vào tay công chúa. Tất 
cả những điều này, Quách Nhật Niệm Thanh lương thiện đều lặng lẽ ẩn nhẫn chịu đựng, thậm 
chí còn bày tỏ muốn từ bỏ ngôi báu, chỉ mong được cùng người trong lòng sống những ngàu 
vui vẻ bên nhau là được. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, đám hung đồ Trác Mộc Cường Ba kia đột 
nhiên xông vào mảnh đất hòa bình này. Trong đó, tên xấu xa tàn bạo ghê gớm hung ác nhất 
chính là tên mặt người dạ thú, bệnh hoạn điên cuồng Trương Lập. Kẻ ấy đã tàn nhẫn cưỡng 
hiếp cô gái mà Quách Nhật Niệm Thanh vêu tha thiết, lại còn xàm ngôn vu khống với Tước 
Mẫu vương, muốn đuổi tận giết tuyệt, dồn Quách Nhật Niệm Thanh đến bước đường cùng. 
Những điều Quách Nhật Niệm Thanh đang làm, chính là để bắt lũ ác đỏ không có lương tâm ấy 
phải nợ máu trả máu, giành lại những thứ đáng lẽ là của y. Vì Quách Nhật Niệm Thanh là hóa 
thân của cái thiện và chính nghĩa, nên nhân dân và binh sĩ ủng hộ cũng như bảo vệ y nhiều vô 
số kể, chẳng qua bị Tước Mẫu vương ép buộc, họ mới không dám công khai ủng hộ mà thôi. 
Chỉ cần trừ đi mấy tên tâm phúc do Tước Mẫu vương phái xuống thống lĩnh binh lính, thì quân 
đội sẽ lại trở về dưới tau ụ. Chính vì vậu, y rất mong muốn có được sự giúp sức của Merkin. 


Sau một tràng những lời xun xoe nịnh bợ thao thao bất tuyệt không ngừng, Quách Nhật Niệm 
Thanh bày tỏ, chỉ cần Merkin chịu giúp mình, y sẽ có được rất nhiều lợi ích lớn, bao gồm cả việc 
tấn công vào nhóm kẻ thù chung là bọn Trác Mộc Cường Ba. Quách Nhật Niệm Thanh có thể 
điều động bất cứ nguồn lực nào của vương quốc Langbu, thậm chí là có thể chia đôi đất đai và 
tài sản của cả vương quốc này với Merkin cũng được. 


Merkin cười mà như thể không cười, có điều y rất ngạc nhiên khi Quách Nhật Niệm Thanh nhắc 
đến bọn Trác Mộc Cường Ba như là kẻ thù chung của y và đối phương. Y lấy làm tò mò hỏi: 
“Sao ngươi biết ta và Trác Mộc Cường Ba là kẻ thù chứ không phải bạn bè?” 


Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Khi ta nhắc đến sự tàn ác xấu xa của chúng, ngài đã lộ ra nét 
mặt của tri âm.” 


Merkin cười lên ha hả, nói: “Đúng thế, đúng thế, loại xấu xa tàn ác như vậy, sức mạnh đại diện 
cho chính nghĩa như chúng ta cần phải diệt trừ chúng đi. Ta có thể giúp ngươi đối phó với Trác 
Mộc Cường Ba mà không cần bất cứ báo đáp gì, nhưng việc của cái vương quốc Langbu khỉ gió 
gì đấu, tự ngươi phải nghĩ cách giải quyết đi.” Lúc này y liền để ý thấy, lão vu sư áo đen kia 
không biết đã dùng cách gì mà tiếng kêu của đám binh sĩ bị trúng đạn đã nhỏ đi nhiều, thậm chí 
một số người còn có thể đứng dậy nữa. 


Soares từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Khước Ba Ca Nhiệt. Khước 
Ba cũng làm mặt lạnh, không nói một lời, lẳng lặng thi triển thủ thuật với đám binh sĩ, sử dụng 
cổ trùng giảm đau, thi thoảng ánh mắt hai người lại gặp nhau, nhưng tựa như kẻ thù truyền 
kiếp, chất chứa đầy sự cảnh giác, dọa dẫm, uụ hiếp. 


Quách Nhật Niệm Thanh nhanh chóng ngẫm nghĩ về ý tứ của Merkin, rồi nhoẻn miệng cười 
thật tươi nói: “Đúng vậu đúng vậy, theo lý nên là thế, có điều, chúng ta vẫn là đồng minh phải 


Trang 2.007/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không? Ta nhớ người ở bên ngoài các vị có một câu tục ngữ, kẻ địch của kẻ địch của ta, chính là 
bạn ta.” 


Merkin mỉm cười, thầm nhủ: “Thằng lùn, đừng có tưởng bở, đa phần, kẻ địch của kẻ địch của ta, 
cũng là kẻ địch của ta! Hả? Tục ngữ ở bên ngoài?” Nghĩ tới đây, Merkin liền hỏi: “Ngươi biết gì 
về thế giới bên ngoài kia?” 


Quách Nhật Niệm Thanh lộ ra một nụ cười bí hiểm: “Nơi này thường hay có vinh dự được đón 
tiếp người từ bên ngoài vào như các vị, những năm gần đây có vẻ mỗi lúc một nhiều hơn, ngôn 
ngữ này của ta chính là học được của bọn họ, vì vậy, ta cũng nắm được đôi phần về thế giới bên 
ngoài. Chỉ có điều... những người đến đây, xưa nay đều chưa bao giờ sống sót rời khỏi nơi nàu 
cả. 


“Nói cụ thể hơn xem nào, những người đó đã đi đâu rồi?” Cuối cùng, Merkin cũng thu nụ cười 
tự tin thường trực trên khóe miệng lại. 


Thấy nét mặt Merkin thay đổi, Quách Nhật Niệm Thanh lại cười cười nói: “Vị khách tôn quý của 
ta, ngài xem đấy, chúng ta còn rất nhiều không gian hợp tác...” 


Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Quách Nhật Niệm Thanh dẫn theo đám binh sĩ bị thương biến 
mất trong khu rừng, không gian xung quanh lại trở nên hoang tịch cô liêu. Thấy Soares nhìn 
theo hướng ởđi của những binh sĩ ấu một hồi lâu, Merkin hỏi: “Sao vậy, Kahn? Hiếm khi nào lại 
thấy anh chú ý đến một người như vậy đấu.” 


Soares trầm ngâm: “Nếu anh là Thao thú sư, anh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với con người đó 
thôi.” 


Merkin thu nụ cười trên môi lại, cảnh giác nói: “Hắn cũng là Thao thú sư à?” 


“Không,” Soares lắc đầu: “Năng lực Thao thú của hắn không mạnh lắm. Có thể nhận ra được. 
Hắn cũng thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, nhưng khả năng thao tác trên thực tiễn của 
hắn lại rõ ràng đã vượt qua Thao thú sư, cũng có một số năng lực nhất định của Thao trùng 
sư[7], thậm chí có một vài phương diện còn đạt đến tiêu chuẩn của Cổ sư[8] rồi.” 


“Ô...” Merkin cũng không khỏi biến sắc mặt: “Không có năng lực của Thao thú sư, nhưng lại 
trực tiếp vượt qua Thao trùng sư, đạt đến năng lực điều khiển của Cổ sư, thế há chẳng phải là 
cao hơn anh hai bậc ư? Nói như vậy, chúng ta phải hết sức cần thận với cái tên mặc đồ đen ấu 
mới được!” 


“Thế thì chưa chắc!” Soares tự tin nói: “Tuy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của 
Thao trùng sư và Cổ sư, nhưng năng lực điều khiển thú vật lại quá kém cỏi, gần như là không 
có. Vả lại, tôi quan sát thủ pháp của hắn, hình như cũng chỉ biết sử dụng cổ trùng với con người, 
chứ không biết áp dụng với động vật, cũng có nghĩa là, tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta hoàn 
toàn không thích hợp để đánh giá hắn, nếu phải động thủ thật... hừ, cũng không cần phải sợ. 
Chỉ có điều, có một số thủ pháp của hắn, tôi vẫn chưa nhìn thấu được, hừm, cần phải nghĩ cho 
kỹ càng đã. ” 

Merkin bấy giờ mới chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ, nói: “Tôi đã bảo rồi mà, anh bạn già, 
nơi này dù sao cũng là đất tổ của đám Thao thú sư các anh. Chắc chắn anh sẽ có thu hoạch mà 
lại.” 


Trang 2.008/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chú thích 


[B] Một dân tộc thiểu số sống ở Tây Tạng. 


s 


| Một loại ngôn ngữ thuộc hệ thống Tạng ngữ. 


[7] Thuật sư điều khiển côn trùng. 


[S] Thuật sư sử dụng cổ độc, cổ trùng. 


Trang 2.009/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4: Thực Lực Của Werkin 


Soares thản nhiên nói: “Đừng nói chuyện của tôi nữa, anh và tên lùn đó sao rồi?” 
Merkin nói bằng giọng tự giễu: “À, ước định cuối cùng của chúng tôi là, ai làm việc nấu.” 
Soares nhe răng cười khùng khục: “Thế chẳng phải là không nói được chuyện gì hau sao?” 


Merkin nhướng mày lên: “Đúng thế, kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lợi hại 
nhất, xưa nay vẫn luôn luôn là coi như không nói gì hết cả.” Trong lúc Soares vẫn đang nghiền 
ngẫm câu nói đầu triết lú ấy, Merkin đã lại bổ sung thêm: “Có điều, chúng tôi đều trực tiếp hoặc 
gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích từ phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết được, 
cái thần miếu chó chết kia ở tầng trên cùng, chỗ này được gọi là Thánh vực. Shangri-la trong 
truyền thuyết cũng ở phía trên cùng, nếu nhận được tín hiệu muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ 
bớt đi cả một quãng đường dài đấy. Tên lùn đó, biết cũng khá là nhiều.” 
Soares lại nói: “Trông hắn thật giống với cái tên... tên là cái gì Đa Cát ấu nhỉ.” 

Nụ cười vừa hé nở trên môi Merkin lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, y cảnh cáo Soares: “Tôi 
không thể không nhắc nhở anh, Kahn, anh nghĩ như vậy là hết sức nguụ hiểm. Tên lùn đó và 
Đa Cát là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, so với tên pháp sư áo đen kia, thì hắn còn đáng sợ hơn 
gấp bội phần đấy.” 


“Ừm...” Soares ngờ vực nói: “Có lợi hại vậu không? Tôi vẫn thường nghe bảo anh giỏi nhất 
chính là lợi dụng tất cả mọi tình thế có thể lợi dụng được, lần này có cơ hội tốt vậy, không ngờ 
lại bỏ qua mất.” 


Merkin đanh mặt lại nói: “Trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác, trước tiên phải đảm bảo 
chắc chắn mình không bị người khác lợi dụng đã. Giờ hợp tác với tên lùn đó, với nhân thủ và 
thông tin chúng ta đang nắm được, rất khó nói xem là ai đang lợi dụng ai.” 


“Vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi...” Giọng nói khàn khàn của Soares rít qua cuống họng. 


Merkin lạnh lùng lắc đầu, lời cảnh cáo của người ông nội vẫn còn văng vắng bên tai y: “Ben, 
cháu phải nhớ kỹ, hai bên hợp tác, điều này có thể, ta tin là vậu; nhưng cháu phải nhớ kỹ, trên 
đời này vĩnh viễn không thể nào có chuyện lợi dụng lẫn nhau, bao giờ cũng chỉ có người thông 
minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn, cho dù lợi dụng hay phản lợi dụng, đến cuối cùng, chỉ có một kẻ có 
thể cười mà thôi. Vì vậu, cháu vĩnh viễn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào. 
Thứ không đáng tin cậy nhất trên thế gian này, chính là những lời hứa. Hãy dùng đôi mắt và đôi 
tai của cháu để thăm dò chân tướng của sự việc, hãy dùng thực lực của bản thân cháu, để nắm 
lấy toàn cục.” 


“Trên đời này, không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu, Kahn ạ. Mấy năm nay anh quá đắm 
chìm vào nghiên cứu học thuật mất rồi, thành thử không hề phát hiện ra, tên lùn Quách Nhật 
Niệm Thanh ấy rốt cuộc là người như thế nào.” Merkin gần giọng nhấn vào từng chữ một: “Âm 
hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực 
kỳ đáng sợ, chỉ dựa vào những chỉ tiết rất nhỏ trong hành vi, hắn có thể phán đoán được tính 


Trang 2.010⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cách và đặc điểm tâm lý của anh, đồng thời, cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô 
hại. Lời nói của hắn, mỗi câu mỗi chữ đều có tính kích động xúi giục, có tác dụng ám thị tâm lý 
rất mạnh. Ngoài ra, kể này còn cực kỳ giỏi bịa tạc, mỗi lời hắn nói ra đều khó mà phân biệt 
được đâu là thật giả đúng sai. Từ những vết sẹo trên người và một vài động tác lộ ra trong lúc vô 
ú, tôi tin rằng, thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì hắn thể hiện ra đâu. Hắn có thể 
rà soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu, 
lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở. Đây chính là 
những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với tên lùn đó đấy.” 


“Hả?” Soares ngạc nhiên: “Vậu chẳng phải hắn là đồng loại của anh sao?” 


Merkin gật đầu: “Đó chính là điều tôi muốn nói, tên lùn đó, có rất nhiều điểm tương đồng với 
tôi, không, thậm chí hắn còn giống với kẻ đó...” Yết hầu Merkin khẽ nhấp nhô lên xuống, đoạn 
nói: “Anh, cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, phải không?” 


“Kẻ đó?” Soares thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc, y biết kẻ mà 
Merkin muốn nói đến kia là ai rồi? Là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra của tất cả 
các biến cố từ trước khi sự việc diễn ra; là kẻ không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt và 
động tác tau cũng có thể khống chế toàn cục; gã đàn ông phương Đông thần bí đó, là kẻ vĩnh 
viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu được nghĩ gì trong đầu, vĩnh viễn không thể đoán 
được bước tiếp theo y sẽ làm gì; kẻ đó, chính là gã đội trưởng có đôi mắt u uất của bọn v, biệt 
hiệu dùng trong tổ chức là “Chồn”, nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y, cũng vì năng lực 
tính toán không chút sơ hở của y, đồng bọn đã đặt cho y một biệt hiệu khác ở sau lưng... Kẻ 
Quyết Sách. 


Gần đến nơi rồi, sắp tới rồi, cuối cùng, mục tiêu ở ngay trước mặt, Max vẫn cảnh giác ló ra nửa 
cái đầu, chỉ để lộ một con mắt, đợi nhìn rõ đúng là Merkin và Soares, hắn mới khóc lóc ròng 
ròng chạy ra, đồng thời lớn tiếng rống lên: “Ông chủ, tôi nhớ ông đến chết đi được!” 


Merkin và Soares đang ngồi dưới một gốc cây lớn nói chuyện gì đó, bộ dạng ấy căn bản không 
hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa chốn rừng nguyên sinh bốn bể nguy cơ trùng trùng, 
ngược lại, còn giống hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoại hơn, chỉ còn thiếu có chiếc bàn Bát 
tiên với hai chén trà xanh nữa thôi. Thấy Max từ trong rừng lao ra, hai người đều không hề ngạc 
nhiên. Merkin nói với giọng hơi giận dữ: “Sao nhận được tín hiệu lâu như vậy rồi màu mới đến?” 


Max tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, khóc lóc như thể sắp đứt hơi đến nơi. Chỉ nghe hắn rống lên: 
“Ông chủ... hu hu hu... cuối cùng các ngài cũng đến rồi... hu hu... tôi... hu hu...” 


Soares nhìn Max, nét mặt như cười mà không phải cười. Merkin bực bội gắt lên: “Đủ rồi, cho 
mày ba giây, cấm không được khóc, trông mày cứ như lợn nái động đực ấy.” 


Tiếng khóc của Max như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt. Hiệu quả đặc biệt gần như một màn biểu 
diễn ấy làm khóe miệng như bị sâu cắn dở của Soares khẽ nhếch lên thêm một chút. Kế đó, 
Merkin lại nói: “Cho mày mười lăm giây, báo cáo lại tình hình đi.” 


Max quẹt nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt, sau đó nói: “Mười ba người đáp xuống thành 
công, giờ chỉ còn lại một mình tôi; lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng còn sáu 
người; ở tầng bình đài nàu chúng tôi phát hiện ra năm khu tập trung dân cư, trình độ sản xuất 
của người ở đây tương đương với châu Âu cuối thế kỷ mười tám; đích đến của bọn chúng là tầng 


Trang 2.011/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bình đài trên cùng; trong rừng có rất nhiều cạm bẫy và dã thú, đáng sợ nhất là một loại động vật 
cao tầm ngang người bình thường, thoạt nhìn... giống như, giống như khủng long vậy. Báo cáo 
hết!” 


“Động vật giống như khủng long à?” Soares hơi nhốm người lên, gặng hỏi thêm: “Mày bảo 
chúng cao tầm ngang một người bình thường à? Nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao?” 


Max lắp ba lắp bắp pha trộn giữa ngoại hình của người Lỗ Mặc và tưởng tượng của bản thân 
hắn, miêu tả lại một lượt. Soares phát ra tiếng cười khùng khục, còn Merkin thì bực bội ngắt lời: 
“Nói bậy, làm gì có thứ gì như thế?” 


Max cúi gằm mặt xuống, không dám ho he tiếng nào. Bỗng nhiên, Soares lại lên tiếng nói thay: 
*Có thể hắn nói thật đấu.” 


é Hà? Hà 


“Ben, anh có chú ý thấu môi trường ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài không?” 
Soares ngẩng đầu lên nhìn cây cối xung quanh, đoạn nói tiếp: “Chắc hắn anh cũng cảm nhận 
được rồi, hít thở không khí ở đây, thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn, động tác cũng trở nên 
nhanh nhẹn hẳn lên. Không phải nghi ngờ gì nữa, hàm lượng ô xy trong không khí ở đâu cao 
hơn bên ngoài kia rất nhiều. Theo quan điểm của sinh vật học, hàm lượng ô xụ trong không khí 
trực tiếp quyết định đến mô thức tuần hoàn máu của sinh vật, đồng thời cũng gián tiếp quyết 
định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng. Cho dù ở đâu có khủng long thật, thì tôi cũng 
không hề ngạc nhiên, vả lại... tuy không phải Thực ngữ giả|9], nhưng tôi cũng nhìn ra được 
những loài thực vật nàu cực kỳ nguyên thủy, dường như đều là những loài từ đại Cổ sinh thì 
phải. ” 

Nói đến Thực ngữ giả, Soares đột nhiên hỏi: “Phải rồi, Max, trong sáu người còn lại đó, có tên 
nào tóc màu bạch kim không?” 


“Không ạ.” Max biết rõ người Soares muốn hỏi là ai, hắn cũng rất để ý đến người nàu. 
Soares và Merkin đưa mắt nhìn nhau, Merkin nói: “Lẽ nào đã bị loại trừ rồi?” 


Soares lắc đầu: “Không, trong đám người ấy không ai có đủ năng lực làm việc đó. Quá nửa là bị 
phát hiện, sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua và được mất, hắn đã lựa chọn tránh xung đột chính 
diện, một mình đơn độc hành động.” Soares ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẳng định thêm: “Nếu là 
tôi, tôi cũng sẽ làm vậu.” 


Merkin nhốm người đứng lên, nói: “Đi thôi, hụ vọng hắn cũng không lựa chọn cách đối đầu với 
chúng ta. ” 


Max kinh ngạc hỏi: “Ông chủ, đi... đi đâu ạ?” 
Merkin nói: “Đi đến nơi chúng muốn đi chứ còn đâu nữa.” 
Max lắp bắp không thốt ra lời: “Chỉ... chỉ ba chúng ta... thôi ạ? Thế phía tướng quân Khafu... 


Merkin sắm mặt xuống: “Sao hả, màu cảm thấu ba người chúng ta vẫn chưa đủ để đối phó với 
bọn Trác Mộc Cường Ba sao? Người của tướng quân Khafu sẽ đến sau.” 


Trang 2.012/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares ở bên cạnh chỉ còn biết cười khổ. Lần này thuần túy là vì điều kiện thời tiết quá khắc 
nghiệt, khiến bốn mươi lăm kẻ trong đội tiên phong cùng bọn họ lên đỉnh núi đều gặp nạn, chỉ 
còn lại y và Merkin sống sót. Nhưng trên người Merkin chắc chắn còn thiết bị phát xạ tín hiệu 
laser, hai bên chắc chắn cũng đã bàn trước phương án hậu bị. Nghĩ tới đây, Soares chợt lên 
tiếng thắc mắc: “Sao anh lại tín nhiệm cái tên Khafu đó vậy...” 


Thành Tước Mẫu. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba vừa trở về liền nhận được tin xấu: binh sĩ canh phòng phát hiện có vật 
thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống, Tô Thâm đã phái một nhóm binh sĩ mang theo vũ khí đi kiểm 
tra, cuối cùng chỉ có một viên phó quan tên là Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương 
trở lại, đội trưởng Nha Châu của họ đã bị sát hại, những người khác cũng đều đã thiệt mạng. 


Thâm Tô trực tiếp báo cáo chuyện này lên với Tước Mẫu vương. Không có Quách Nhật Niệm 
Thanh ở bên cạnh, vị quốc vương già hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào, vì vậy lại gọi mấy 
người bọn Trác Mộc Cường Ba đến bàn bạc. Nghe Thâm Tô kể xong, Trác Mộc Cường Ba liền 
bảo anh ta dẫn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn Tước Mẫu vương thì chẳng hể quan tâm 
đến những kẻ xâm lược đến từ thế giới bên ngoài và cả đám thương binh của mình, chỉ lo lắng 
cho con gái. Thấy ông ta cứ nằn nì mãi, pháp sư Tháp Tây đành cùng với Mẫn Mẫn đi xem 
bệnh tình công chúa Lạp Mẫu thế nào, còn những người khác thì cùng Thâm Tô đến chỗ các 
binh sĩ dưỡng thương. 


“Đạn 9 li, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí.” Trương Lập trước tiên kiểm tra những viên đạn 
được gắp ra trong người mấy tên lính bị thương. 


Trác Mộc Cường Ba hỏi Trạch Ca: “Bọn chúng có bao nhiêu người? Phát hiện vào lúc nào, ở 
nơi nào?” 


Trạch Ca nói với họ, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đi đài thiên táng, lính tuần phòng phát hiện ra 
có người từ trên trời đáp xuống. Cái nấm của bọn họ không giống những lần trước (vừa nói, anh 
ta vừa vẽ ra một hình trông như quả chuối), sau đó, Thâm Tô liền phái một nhóm khoảng ba 
mươi người đi kiểm tra. Bọn họ đuổi theo vật thể trên trời ấu, rồi tìm được đối phương ở một nơi 
cách Tước Mẫu khoảng một canh giờ đi đường về phía Bắc. Trạch Ca khẳng định, đối phương 
chỉ có hai người, mà chỉ có một người duy nhất nổ súng tấn công bọn họ, người còn lại không 
hể nhúc nhích. Thể hình người đó rất cao lớn, như một vị Kim cương hạ phàm, tóc trên đầu 
vàng óng, mặc ụ phục đồng màu với rừng xanh, nói thứ tiếng gì mà họ nghe không hiểu. Thậm 
chí họ còn không nhìn rõ y ra tau như thế nào thì đã bị thương cả rồi. Trước khi ngã xuống chỉ 
kịp nhìn thấu một tia đỏ như lửa, không biết từ đâu bay vèo tới. 


Merkin đã đến rồi... từ trước khi Trạch Ca nói ra đặc điểm của người kia, bọn Trác Mộc Cường 
Ba đã nghĩ đến rồi. Toàn bộ đội tiền tiêu của Merkin đã bị bọn họ tiêu diệt, bản thân không 
thể không đến được; mà trong chớp mắt bắn bị thương hơn ba chục binh sĩ Tước Mẫu, cũng 
không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chỉ có điều, bọn Trác Mộc Cường Ba 
cũng không ngờ Merkin lại chỉ dẫn theo một người đến đây. Lẽ nào ụ không còn thủ hạ nữa? 
Đương nhiên, như vậy là tốt nhất, chỉ là... dù thế nào họ cũng không dám tin đó lại là sự thật. 
Còn nữa, người đi cùng với Merkin kia là ai? Có phải là người tên Soares kia không? Hay là 
Khafu? 


Nhưng hỏi Trạch Ca và những binh sĩ còn lại, bọn họ đều không mô tả được đặc điểm của người 


Trang 2.013/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn lại. Lúc bấy giờ, sự chú ý của họ đều dồn cả lên thân hình Merkin và thứ tiếng cổ quái của ụ. 
Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng quan sát đám lính, chọn ra hai người bị thương nhẹ 
nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra hai người kia. Thâm Tô cũng phái thêm một nhóm binh 
sĩ đi theo. 


Trước khi xuất phát, pháp sư Tháp Tây cũng đến nơi, một binh sĩ cường tráng cõng ông trên 
lưng. Sau đó, ông và Mẫn Mẫn cũng quyết định đi theo. 


Nhạc Dương và Trương Lập tỉ mỉ quan sát khắp xung quanh. Lữ Cánh Nam hỏi một tên lính dẫn 
đường: “Không phải nói là nơi mấy người còn lại trong đội các ngươi thiệt mạng sao? Thi thể 
đâu rồi?” 


Binh sĩ đó cũng hết sức hoảng hốt, lắc đầu nói: “Lúc ấy mọi người đều bị thương, chỉ muốn chạy 
trốn, bọn họ không theo kịp, chắc là không chạy thoát rồi, thi thể... thi thể... tôi không biết 
nữa... ” 


Ba Tang đảo mắt nhìn quanh, cất giọng khàn khàn nói: “Nơi nàu không giống như vừa xảy ra 
chiến đấu.” 


Nhạc Dương quay lại nói: “Không, nơi này đã xảy ra chiến đấu, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ 
rồi.” 


Ba Tang lạnh lùng nhìn tên lính dẫn đường, nói: “Tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng, cũng 
không có dấu vết đạn bắn để lại?” 


Tên lính đó bị Ba Tang nhìn đến lạnh gai cả người, chỉ biết dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn mấy 
người bọn Đường Mẫn, Trác Mộc Cường Ba. Pháp sư Á La liền dịch lại lời của Ba Tang cho 
nghe, bấy giờ mới vội vàng nói: “Chúng tôi không kịp phản kháng, toàn bộ đều đã trúng 
thương tồi.” 


Ba Tang kinh hãi biến sắc: “Một người, chọi ba mươi người, không hề phản kháng!” Lữ Cánh 
Nam cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc, xem ra phải đánh giá tên Merkin này cao hơn 
một nấc rồi, dẫu sao thì, ngoại trừ pháp sư Á La, bọn họ cũng chưa bao giờ chính diện đối mặt 
giao thủ với Merkin cả. 


Trương Lập nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vết thương trên người tên binh sĩ dẫn đường, 
trầm giọng nói: “Dường như chỉ có một tình huống để giải thích tại sao không có vết đạn lưu lại 
ở hiện trường. ” 


Ba Tang ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn Trương Lập nói: “Ý cậu là, trong chớp mắt hắn ta 
rút súng bắn trúng ba mươi người, mà không trượt một phát nào ư?” Trác Mộc Cường Ba giờ 
mới hiểu ra, chỉ có khả năng là mỗi viên đạn đều bắn trúng người thì trên cây cối và đất đá xung 
quanh mới không để lại vết đạn nào. 


Chỉ nghe Lữ Cánh Nam lại cất tiếng hỏi tên binh sĩ ấy: “Lúc đó vị trí của các ngươi như thế 
nào?” 


Tên binh sĩ đó liền chỉ ra một phạm vi đại khái, không ngờ lúc ấy bọn họ đã hình thành được 
vòng vây xung quanh đối phương. Như vậy, há chẳng phải càng khiến người ta kinh ngạc hay 
sao? Thế có nghĩa là, chỉ trong nháy mắt, Merkin đã bắn xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, đồng 


Trang 2.014/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thời không trượt một phát nào. Đây là thủ pháp gì chứ? Tuy rằng, theo như tên binh sĩ kia nói, 
lúc đó bọn họ đều đã đứng lộ ra ngoài, nhưng nếu muốn bắn gục toàn bộ từng ấy người trước 
khi tất cả kịp phản ứng... Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La đều đưa mắt nhìn sang phía Lữ 
Cánh Nam. Lữ Cánh Nam ảm đạm lắc đầu, tỏ ý mình cũng không thể làm được. Hai vị pháp sư 
này đều không phải cao thủ dùng súng, Lữ Cánh Nam không làm được, bọn họ tự nhiên lại càng 
không thể. 


Trương Lập suy đoán: “Cần phải hai tay hai súng, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển và nổ súng 
một cách cực kù chuẩn xác và tinh tế mới thực hiện được, ngoài ra còn phải luyện được khả 
năng hai mắt cùng lúc ngắm những mục tiêu khác nhau nữa, tôi nhớ hồi trước giáo quan từng đề 
cập đến môn này, hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của bộ đội đặc chủng thì phải?” 


Lữ Cánh Nam gật đầu nói: “Đó là một thứ kỹ thuật ứng dụng trong hoàn cảnh chiến trường 
phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải in rõ vị trí và tư thế của kẻ địch vào trong 
đầu, sau khi xác định rồi thì không cần dùng mắt nhìn kẻ địch ấy nữa, mà dựa vào hình ảnh 
trong óc để nhả đạn về vị trí đã định trước ấu, còn mắt thì lại dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch 
tiếp theo. Đấy mới thực sự gọi là kỹ thuật sát nhân trên chiến trường. Nghe nói, muốn thực sự 
đạt tiêu chuẩn, người thực hiện phải hai tay hai súng, trong vòng một giây bắn gục năm kẻ địch 
trở lên.” 


Sau một thoáng trầm mặc, Mẫn Mẫn chợt hỏi: “Những binh sĩ bị thương kia đã đi đâu mất rồi?” 
Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thốt lên: “Bọn chúng không biết đường ở đây!” 


Trương Lập nói: “Ý cậu là, Merkin bắt những người ấy dẫn đường cho mình? Nhưng hai bên có 
hiểu nhau nói gì đâu?” 


Mẫn Mẫn cũng nói: “Dẫn đường đâu cần nhiều người như vậy chứ?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Không, Nhạc Dương nói có lú, ngôn ngữ không thông thì có thể dùng tau ra 
hiệu, trong tình huống không biết những kẻ bị thương ấu kẻ nào có thể cầm cự được lâu hơn, 
xua tất cả đám tù binh ấy dẫn đường cho mình cũng không phải một lựa chọn tồi, dọc đường 
hắn có thể bỏ lại những ai không thể hành động được nữa.” 


Nhạc Dương gật đầu: “Giáo quan nói không sai, có rất nhiều vết máu hướng về phía Yaca.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Vấn đề bây giờ là, tại sao Merkin biết phải đi hướng đó? Tại sao hắn lại đáp 
xuống chỗ này?” 


Mẫn Mẫn nhanh miệng nói ngay: “A... có người tiếp ứng bọn hắn! Nhóm người nhảy dù đầu 
tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết, kẻ chúng ta phải đối mặt không chỉ là một hai tên, mà là nhiều 
hơn số đó!” Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều lần lượt tỏ ý tán đồng. 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, thầm nhủ: “Không, Mẫn Mẫn, kẻ địch của chúng ta biết nơi nàu 
rất gần Tước Mẫu, bây giờ, nhóm người nhảy dù đầu tiên kia không thể không cảnh giác với 
chúng ta. Bọn chúng sẽ không đặt thiết bị phát tín hiệu laser ở gần Tước Mẫu thế này đâu, 
huống hồ, tên Merkin kia lại càng không muốn bị chúng ta phát hiện hắn đã đến đây. Có lẽ... 
có lẽ, một người nào đó trong đội ngũ của chúng ta, đã gắn thiết bị phát tín hiệu ấu!” Ánh mắt 
gã lướt qua các thành viên trong nhóm, không người nào lộ ra dù chỉ một chút vẻ kinh hoảng. 
Cuối cùng, gã chạm phải ánh mắt của Lữ Cánh Nam, dường như cô cũng đã nhìn thấu suụ nghĩ 


Trang 2.015/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong đầu gã, khóe miệng khẽ nở một nụ cười như khích lệ, rồi khẽ gật nhẹ đầu, ú bảo: “Anh có 
thể nghĩ như vậu là đúng rồi đấy.” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi bằng ánh mắt: “Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô nghi ngờ ai?” 


Lữ Cánh Nam hướng ánh mắt sang phía Mẫn Mẫn, rồi lập tức nhìn ra xa. Trác Mộc Cường Ba 
ngây người, ngoảnh đầu lại, thấy Mẫn Mẫn đang mím môi, rõ ràng là vừa nhìn thấy cảnh hai 
người họ trao đổi bằng ánh mắt. Trác Mộc Cường Ba cũng không giải thích, mà quay sang nói 
với mọi người: “Đi thôi, nếu suy đoán của chúng ta là chuẩn xác, nói không chừng chặng đường 
phía trước sẽ phát hiện ra gì đó, có lẽ, chúng ta vẫn còn ở phía trước chúng một bước.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Không sai, bọn chúng vừa mới đặt chân đến đây, thiên thời địa lợi nhân 
hòa đều không có, nhân lúc chúng còn chưa đứng vững chân hãy tiêu diệt chúng luôn, bằng 
không, sau này bọn chúng không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba từ chối yêu cầu tiếp tục đi theo họ của đám binh sĩ Tước Mẫu, bảo với họ 
rằng, cuộc chiến này đã nằm ngoài phạm vi lú giải của họ rồi. Họ có thể bại lộ hành tung mà 
chẳng hẻ hay biết, đi theo chỉ tổ thiệt mạng oan. Cuối cùng, theo lệnh của Trác Mộc Cường Ba, 
đám binh sĩ ấy đành phải mang theo người bị thương trở về Tước Mẫu, còn mấy người bọn gã 
thì tiếp tục truy đuổi theo hướng vết máu. Chỉ là họ không thể ngờ, sau khi họ đi, đám binh sĩ ấu 
đều nhìn nhau mỉm cười khó hiểu. 


Trang 2.016/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 5: Cần Đầu Thân Vật 


Ba Tang, Trương Lập đi phía trước, Nhạc Dương và pháp sư Á La đi sát theo sau, Mẫn Mẫn và 
Lữ Cánh Nam chia hai bên cảnh giới, còn Trác Mộc Cường Ba cõng pháp sư Tháp Tây đi đoạn 
hậu. Khoảng nửa giờ sau, họ phát hiện ra thi thể Nha Châu ở một chỗ khuất bên đường. Rất 
hiển nhiên, sau khi không thể đi lại được nữa, anh ta đã bị kẻ địch bồi thêm một đao, nhát đao 
ấu rất sâu, vừa chuẩn lại vừa tàn độc. 


Mấy người Trương Lập, Nhạc Dương nghiến răng kèn kẹt, sau khi phán đoán được phương 
hướng của kẻ địch, cả bọn liền tăng tốc đuổi theo. Từ khi đặt chân đến Shangri-la nàu, đây là lần 
đầu tiên bọn họ hoán đổi vị trí với kẻ địch. Trước đây, đều là họ bị truy đuổi, bị phục kích, bị 
hãm hại. Còn giờ đây, mọi sự đổi khác, họ lại ở phía sau đuổi giết không tha những tên địch 
hung ác cùng cực kia. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương, gian kế của Quách Nhật Niệm Thanh 
đều như một bức tường đá đè nặng lên lồng ngực họ. Lửa giận đang bốc lên bừng bừng mà 
không tìm đâu ra nơi phát tiết. Giờ đâu, trong nhóm đã có thêm hai vị pháp sư Tháp Tây và Á 
La, họ cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết, nhất quyết không thể nhân nhượng buông tha cho 
hai ba tên địch đã bạo lộ hành tung kia được, mặc xác bọn chúng là ai đi chăng nữal 


Truy đuổi khoảng hai tiếng đồng hồ, Ba Tang đột nhiên thả bước chậm lại, đám Nhạc Dương, 
Trương Lập không hiểu tại sao, cũng đành giảm tốc độ theo. Họ đều tin tưởng, với trực giác 
nhạy bén như loài dã thú của mình, chắc chắn Ba Tang đã cảm thấy có nguy cơ trong sự bình 
yên tĩnh lặng đang bao trùm không gian xung quanh. 


Pháp sư Tháp Tây cất tiếng: “Chúng ta đã vào sâu trong rừng rồi, nơi này rõ ràng là khu vực dã 
thú hay xuất hiện, tại sao bọn chúng lại đến đây?” 


Nhạc Dương trầm ngâm: “Lẽ nào chúng ta nhằm đường rồi? Những dấu vết rõ ràng này là 
chúng cố ú để lại nhằm dẫn dụ chúng ta? Nhưng đã đi xa như vậy mà vẫn còn dấu vết, lẽ nào 
chúng chia làm hai nhóm?” 


“Không thể nào!” Trác Mộc Cường Ba nói như chém đinh chặt sắt. Trong môi trường hoàn toàn 
xa lạ này, chỉ có mấy người mà còn muốn chia làm hai đường thật chẳng khác nào tự đâm đầu 
vào chỗ chết. 


Đột nhiên, bốn phía trong rừng vang lên tiếng rít như tiếng còi hơi. Bọn Trác Mộc Cường Ba 
biến sắc. Pháp sư Tháp Tây nói: “Không cần hoảng hốt, xem ra gần đây có sào huyệt của bọn 
người Lỗ Mặc, nhưng chắc chúng không chạy về hướng này đâu.” 


Lời ông vừa dứt, liền thấy bóng cây phía trước đung đưa, gương mặt sớm đã quen thuộc mà 
chưa một lần mặt đối mặt đó, bất thình lình xuất hiện ngay phía trước bọn họ. Có thể nói, đâu là 
lần đầu tiên bọn họ chính diện mặt đối mặt với ụ trong ánh sáng... kẻ mà ngay từ đầu, họ đã 
biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình! 


Y đứng ở đó, tựa như một món vũ khí lạnh, cứng rắn, sắc bén. Mái tóc vàng kim giờ không biết 
đã nhuộm bằng thứ gì, biến thành một màu xanh xanh vàng vàng; bộ đồ ngụy trang rằn ri bao 
lấy những cơ bắp rắn như đá tảng; một chiếc ba lô hành quân to tướng khiến trông càng giống 


Trang 2.017/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một khối đá; trong những đường nét gương mặt sắc cạnh như thể được gọt bằng dao ấu, toát lên 
một thứ khí phái anh hào khá giống với Trác Mộc Cường Ba, nhưng thêm một nụ cười giả dối 
mà thiếu đi ánh mắt chân thành. Thiết bị liên lạc gắn trên kính che đi đôi mắt màu xanh lam 
thăm thẳm, khiến người ta nhìn y mà có cảm giác như đang nhìn một cỗ máy giết người. Y 
nhích động rồi, rõ ràng y đang bước ra khỏi vạt rừng rậm, vậy mà lại khiến người ta thấu như thể 
cả khu rừng đang lùi về phía sau. Bước chân ụ cứng nhắc, tiêu chuẩn, mỗi điểm đặt chân xuống 
đều như đã được tính toán tinh vi bằng máy móc. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập liền nghĩ 
ngay đến một con báo trước khi vồ mồi. 


Nụ cười không mang theo ý tốt của Merkin thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, duy chỉ có 
Nhạc Dương là ngoại lệ. Anh không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào xung quanh khu vực họ đang 
đứng, đặc biệt là hai người đứng bên cạnh Merkin. Người hơi thấp hơn kia không hiểu tại sao lại 
che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt vằn lên sắc đỏ, cơ hồ không giống mắt người, mà như mắt 
của loài dã thú đã cực kỳ đói khát; còn ở phía bên kia, là tên Max đang nem nép nấp sau lưng 
Merkin. Rõ ràng hắn chỉ thấp hơn Merkin có một chút, vậy mà lại khom lưng uốn gối khúm núm 
đứng bên cạnh, thoạt trông như là thấp hơn Merkin cả cái đầu vậy. Ngoài ba người trước mắt họ 
ra, không còn ai khác. Không còn ai khác! Nhạc Dương thầm kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là 
như thế nào vậy? 


Tuy bên mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy hơi căng 
thẳng, nguyên nhân không gì khác, mà chính là bởi đôi mắt của Merkin. Đôi mắt ấy cứ không 
ngừng du di bất định, lướt qua lướt lại những chỗ chí mạng trên cơ thể mỗi người. Người nào bị y 
chiếu tướng, cảm giác thật không khác gì đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. 


Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La thì gần như cùng lúc bị ánh mắt của Soares trùm khăn che 
mặt thu hút. Nếu nói cặp mắt của Merkin như mắt rắn, mang đến cho người ta cảm giác băng 
lạnh, vậy thì ánh mắt của tên Soares nàu dường như thuộc về một loài dã thú cực kỳ đói khát 
nào đó, khát máu, tàn bạo, và đang bình tĩnh đè nén khát vọng được giàu xéo sinh mạng kẻ 
khác. Trong mắt hai vị pháp sư, mức độ nguy hiểm của con người này tuyệt đối không hề kém 
Merkin một chút nào. 


Nổ súng? Quát hỏi? Chất vấn? Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn 
đầu óc tư duy của mình, khiến gã không thể nào đưa ra phán đoán chính xác. Song phương 
không ngờ lại rơi vào thế giằng co, chằm chằm nhìn nhau, giữ im lặng, suy nghĩ, phân tích tình 
hình trước mắt. 


“Ông chủ Trác, thật bất ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đâu. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại 
nhau mà.” Rốt cuộc, Merkin là người phá vỡ cục diện bế tắc, cách phát âm tiếng Anh của y hơi 
giống với Sean, rất có phong cách của một nhà quý tộc, nhưng kiểu cách nhấn nhá thì cao quú 
hơn: “Thảo nào tôi cứ thắc mắc, sao lại có người theo dõi mình, thì ra là tên lùn ấy giở trò, mưu 
kế của tên nàu cũng bỉ ổi thật!” 


Ba chọi tám, vậy mà Merkin và Soares dường như không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ như đã nắm 
chắc phần thắng trong tay, chỉ có Max là rúm người né sang một bên, tựa như đang sợ đến toàn 
thân run lẩu bầu. 


“Ngươi nói cái gì?” Câu cuối cùng Merkin nói rất nhẹ, bọn Trác Mộc Cường Ba đều không nghe 
rõ. Gã liền hỏi lại một lần nữa. 


Trang 2.018/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Giờ nói gì cũng đều muộn rồi, phải không?” Thanh điệu của Merkin hết sức bình thản, tỏa ra 
một thứ ám thị tâm lý thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe y chầm chậm tiếp lời: 
“Cho dù bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác, sợ rằng ông chủ Trác cũng vẫn không nhận lời 
đúng không. ” 


Trác Mộc Cường Ba gằn giọng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” 


Merkin vẫn vững như núi Thái, mỉm cười nói: “Đây chính là vấn đề của anh đấy, ông chủ Trác, 
thậm chí cả tôi muốn làm gì anh cũng không rõ, vậy mà cứ một mực cản trở tôi, không cho tôi 
tham gia vào trò chơi này, đây đâu phải tác phong của một doanh nhân chứ.” 


Trác Mộc Cường Ba nhất thời cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao, nhưng Nhạc Dương 
đã nghe ra được manh mối trong lời nói của đối phương. Merkin câu nào câu nấy đều nhắc đến 
ba chữ “ông chủ Trác”, tựa hồ đang nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba rằng gã là một doanh nhân, 
đồng thời ngầm ám chỉ, mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trương Lập cũng lên tiếng 
nhắc nhở: “Cường Ba thiếu gia, cẩn thận hắn giở trò, đừng phí lời nữa.” Kế đó, anh lại lớn tiếng 
chất vấn Merkin: “Ngươi dẫn những binh sĩ Tước Mẫu kia đi đâu rồi?” 


Merkin chỉ lừ mắt nhìn Trương Lập một cái, căn bản không buồn trả lời câu hỏi của anh. 


Lúc nàu, trong đầu Trác Mộc Cường Ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ánh 
mắt lúc quuết biệt của Đa Cát, dáng điệu quù bái thành kính của Ca Ca, vụ nổ hủy diệt trong 
Đảo Huyền Không tự, tiếng khóc thất thanh đau đớn đến xé lòng của Mẫn Mẫn khi anh trai cô 
mất tích... từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt gã, nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó 
không ổn lắm, cảm giác mơ hồ ấy, khiến gã ú thức rằng, có một số chuyện, cần phải làm cho rõ 
đã. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang do dự, Ba Tang đã không kiểm chế nổi nữa, bàn tay giơ lên 
chuẩn bị rút súng ra. Nhưng Merkin còn nhanh hơn bọn họ, bởi y không cần rút súng, mà chỉ 
trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dạng như khẩu súng, chĩa vào bọn Trác Mộc 
Cường Ba, cất lời uy hiếp: “Bảo ban thuộc hạ của anh cho tốt vào, đừng để chúng làm loạn!” 


Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, Merkin chỉ lấu tay giả bộ như khẩu súng thôi, mà đã khiến 
gã cảm thấy như thể có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình. Một thứ cảm giác lạnh lẽo 
đến độ băng giá, tựa như gã còn trông thấy cả họng súng đen ngòm. Cảm giác kỳ quái này, từ 
đâu mà có chứ? 


Thấy Ba Tang không hề dao động, Merkin lại đưa cánh tay còn lại lên, làm thành hình dạng như 
khẩu súng chĩa thẳng vào Ba Tang, nhếch mép lên cười cười nói: “Nếu muốn động thủ, hậu quả 
sợ rằng các vị không gánh nổi đâu!” 


Ba Tang cũng cảm thấu mối nguy hiểm như thể bị nòng súng chĩa vào, nhưng tay đối phương rõ 
ràng không hề cầm súng! Sau đó, ngón tay Merkin chầm chậm di động, người nào bị ngón tau 
ấu trỏ vào đều nảy sinh cảm ứng tương tự. Lúc y chĩa tay về phía Lữ Cánh Nam, trong đầu cô 
lóe lên một tia chớp, sực nghĩ ra gì đó, liền chú ý quan sát chỗ ống tay áo màu rằn ri. Quả 
nhiên, ống tay áo của Merkin không cài cúc, bên dưới gồ lên thứ gì đó không giống như cơ bắp 
trên tau. Chỉ nghe cô khẽ thốt lên một tiếng: “Sát thủ Tiệp Khác!” 


Hành động này của Merkin đã chọc giận Trác Mộc Cường Ba, giống hệt như trong căn phòng 


Trang 2.019/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tối của nhiều năm về trước, y vẫn ngạo mạn như thế, vẫn không hề coi người khác ra gì như 
thế, chỉ để lại trong ấn tượng của người khác một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống, 
như thể tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị, không xứng để đối thoại bình 
đẳng với y vậu. Trong suốt cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, y và thủ hạ của y luôn 
bám theo bọn gã như âm hồn bất tán, bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết, đều trở nên 
hết sức rõ nét trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Còn nữa, nếu muốn truy hỏi xem Đường Thọ 
đang ở đâu, cũng phải chế phục được tên Merkin này trước đã. Nhìn bộ dạng huênh hoang ấu 
của đối phương, Trác Mộc Cường Ba trầm giọng hạ lệnh: “Ra tay!” Còn Lữ Cánh Nam, cô đang 
chuẩn bị nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba thì lời đã thốt ra khỏi miệng gã rồi. Lữ Cánh Nam chỉ 
kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay Merkin chỉ tới. 


Quả nhiên, hai chữ “ra tay” vừa cất lên, hai ngón tay trỏ của Merkin đột nhiên rụt trở lại, sau 
đấy họ liền nhìn thấy tia lửa lóe lên, rồi mới nghe tiếng súng nổ. Tới tận lúc đó, tất cả mới phát 
hiện ra, trên tay Merkin, có súng! 


Trác Mộc Cường Ba bị Lữ Cánh Nam đẩy một cái, mà Merkin dường như cũng không có Ú 
nhắm vào chỗ yếu hại của gã, nên phát súng đó bắn vào khoảng không: khẩu súng thứ hai chĩa 
về phía Ba Tang, nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được, 
thân thể thình lình co rút lại rồi lắc người né tránh, hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. 


Nhưng họng súng của Merkin vốn không chỉ nhằm bắn một hai người, ngón tay móc vào cò 
súng không hề lơi ra, đạn liên tiếp bắn ra khỏi nòng súng với tốc độ 1.300 mét/giâu, đồng thời 
cổ tau y khẽ rung lên nhè nhẹ để thay đổi phương hướng đạn ra khỏi nòng. Kỹ thuật bắn súng 
mỗi giây hạ sát năm tên địch đã được Merkin thể hiện đến mức tỉnh diệu tuyệt luân, chỉ trong 
một giây đồng hồ ngắn ngủi ấu, y đã bắn ra tám viên đạn về tám hướng khác nhau. 


Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm, ngoài Trác Mộc Cường Ba và 
Ba Tang, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng khốn nỗi, Nhạc 
Dương và Trương Lập lại không tránh được, hai viên đạn lần lượt sướt qua đùi non và cánh tau 
của họ, cũng không thể không nói là hai anh chàng này quá đen đủi. Nhưng phát đạn của Ba 
Tang cũng làm Merkin giật mình kinh ngạc, rõ ràng, y không thể ngờ trong tình huống ấy Ba 
Tang vẫn còn phản kích được. Y biết rất rõ, trước họng súng nhanh như điện chớp của mình, 
cần phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của Ba 
Tang cũng không phải tằm thường, Merkin không thể không né tránh. Y vừa lách người dịch 
chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ thời cơ rút súng bắn trả. Chỉ thấu thân hình 
Merkin thoắt ẩn thoắt hiện, bộ đồ rằn ri bó sát người biến mất trong rừng câu, trong chớp mắt 
đã hóa thành một cái bóng mờ mờ. 


Cùng lúc đó, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng chia nhau tìm được nơi ẩn nấp. Chỉ trong chớp mắt, 
khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến. “Rốt cuộc là chuyện gì vậu?” Trác 
Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam cùng nấp dưới một gốc cây, Lữ Cánh Nam 
chỉ vào cổ tau mình giải thích: “Có một cái chốt ở đâu, nguyên lú cũng giống như dâu móc của 
chúng ta vậy, chỉ cần gảy ngón tay một cái là súng hiện ra trên tay ngay lập tức. Khả năng nắm 
bắt tốc độ của mắt người có hạn, nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của khoảnh khắc ngay trước đó trong 
não, vì vậu khi hắn kéo lẫy, chúng ta vẫn không nhìn thấy trên tay hắn có súng. Đây giống như 
một trò ảo thuật vậy. Thiết bị này do một tên lính trong đơn vị đặc biệt đã giải ngũ của Tiệp 
Khắc phát minh ra sau Thế chiến II. Sau khi rời khỏi quân đội, y trở thành sát ngủ chuyên 
nghiệp, vì vậy chúng tôi gọi bộ thiết bị này là Sát thủ Tiệp Khắc.” 


Trang 2.020/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin phục trong một lùm cỏ, điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc, thoáng sau đó, từng 
người trong bọn Trác Mộc Cường Ba đều hiện lên trên tấm kính trước mắt y dưới dạng những 
chấm đỏ. Còn trên mắt kính của bọn Trác Mộc Cường Ba, lại không hề thấy vị trí của mấu 
người bên phía bọn y. Nhưng họ đều đã khóa chặt phương vị của Merkin, pháp sư Tháp Tây và 
pháp sư Á La cũng không hề lơi là với Soares. Chỉ có Max, vì thực lực của hắn quá tệ lậu, xung 
đột còn chưa bắt đầu đã không biết hắn trốn đi đâu mất. Không ngờ, lại chẳng có ai để ú đến 
hắn. 


Merkin nhìn khoảng cách và vị trí của đám người bọn Trác Mộc Cường Ba, vòng tay ra ba lô 
phía sau, dường như chuẩn bị đổi một loại vũ khí khác. Soares thình lình không hiểu từ đâu chui 
ra, đưa tau ngăn v lại: “Để tôi!” Giọng y lúc hạ thấp xuống, nghe như thể tiếng cất ra từ một 
bóng ma. 


Merkin ngạc nhiên nhìn Soares, tựa hồ cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước biểu hiện tích cực của 
người bạn cũ này. Chỉ nghe Soares cười khùng khục nói: “Tôi muốn thử xem, phương pháp mới 
kia có hữu dụng không.” 


Merkin hơi lo lắng: “Có chắc ăn không?” 
Soares nhe răng cười: “Thử là biết ngay.” 


Trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu, không giống như đầu hàng, 
cũng không giống thị uụ, bàn tay ấu chỉ nắm chặt lại. Hai vị pháp sư ngay từ đầu đã chú ú đến 
Soares, chỉ thấu năm ngón tay y xòe ra, vẫy vẫy về phía chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba ẩn nấp. 
Trác Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt pháp sư Tháp Tây, trông thấy cánh tay lộ ra giữa lùm 
cỏ, lấu làm nghỉ hoặc hỏi: “Vậy là ú gì?” 


Trước khi Ba Tang kịp phát hiện và ngắm bắn, cánh tay ấu lại rụt vẻ. Ba Tang cẩn trọng bắn thử 
một phát, song không thấy phản ứng, liền ngay sau đó, không hiểu có thứ gì di động trong lùm 
cỏ và tản ra khắp bốn phía. Phút chốc, cả bãi cỏ đung đưa dào dạt, cản trở hết tắm nhìn của họ. 


Mười giây sau, tiếng rít như còi tàu khiến người ta rởn hết cả tóc gáy lại vang lên lần nữa. Chỉ là 
lần này, pháp sư Tháp Tây nhận ra, âm thanh đó đang tiến về phía bọn họ. Nhớ lại hành động 
cổ quái của Soares vừa rồi, pháp sư Tháp Tây đột nhiên kêu lên: “Không ổn! Mau núp xuống!” 


Nhưng rồi ông lại ngay tức thì ý thức được, bâu giờ mà nằm rạp xuống ẩn trốn thì e đã quá 
muộn mất rồi, sau khi áp tai xuống đất nghe ngóng, ông lập tức nói: “Rời khỏi chỗ này, mau 
lên!” Đồng thời vỗ mạnh lên lưng Trác Mộc Cường Ba: “Lùi lại, mau lùi lại!” 


Chưa bao giờ thấu pháp sư Tháp Tây kinh hoảng đến thế, điều này rõ ràng là vì tiếng rít từ xa 
đang tiến lại gần ấy. Mẫn Mẫn nấp sau một lùm cây khác đánh dấu taw ra hiệu hỏi ú, pháp sư 
Tháp Tây không còn ngại bị lộ vị trí nữa, hét lên: “Thao thú sư, người đó là một Thao thú sư!” 
Pháp sư Á La đột nhiên nhớ lại câu cảnh báo mà các vị tiền bối Mật tu đã phải dùng vô số máu 
tươi và sinh mạng để đổi lấy: “Không bao giờ được đối đầu với một Thao thú sư trong rừng 
nguyên sinh đầy rẫy dã thú!” 


Ba Tang kinh ngạc phát hiện, sau khi pháp sư Tháp Tây kêu lớn lên như thế, đối phương lại 
chẳng hẻ có phản ứng gì cả, bèn quét một loạt đạn ra cả bốn phía xung quanh, rồi mới nhảy từ 


Trang 2.021/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trên tán câu xuống, lầm bầm chửi: “Bọn chúng chạy từ đời nào rồi!” 


Trương Lập và Nhạc Dương cũng ló mình ra sau một gốc cây, lên tiếng hỏi: “Có đuổi hay 
không?” 


Pháp sư Á La lắc đâu: “Nhanh, nhanh chóng trở về Tước Mẫu!” 


Pháp sư Tháp Tây ấn tay lên cành cây, giọng nói trầm trầm toát ra vẻ bất lực: “Hình như chúng 
ta bị bao vâu rồi.” 


Mẫn Mẫn bối rối hỏi: “Chuyện gì vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì thế?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng trước đã.” Cùng 
lúc ấu, tiếng rít trong rừng mỗi lúc một nhiều hơn, tốc độ cực nhanh. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên gầm lên một tiếng: “Đừng ồn nữal Đi theo tôi!” Dứt lời gã cõng 
pháp sư Tháp Tây, xoay người guồng chân chạy, đồng thời nói: “Pháp sư, ngài chỉ hướng cho 
tôi!” 


Pháp sư Tháp Tây “ừm” một tiếng, rồi nói: “Chạy về phía kial” Cả đoàn người liền bám sát theo 
sau. 


Đi được chừng năm chục bước, con Lỗ Mặc đầu tiên đã từ trong rừng chui ra. Tựa như ăn phải 
thuốc kích thích, nó kêu lên một tiếng hưng phấn, rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của bọn Trác 
Mộc Cường Ba. Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương, Lữ Cánh Nam cùng lúc nổ súng, từng đóa 
hoa máu đỏ tươi nở rộ trên sắc da màu xanh xám, nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy ngoan 
cường ấy dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn cứ vung vấu chỉ trước như cánh 
tau bọ ngựa lao vù vù thẳng đến. Cuối cùng, bọn Ba Tang buộc phải lách người né tránh. Con 
“người” Lễ Mặc trúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân câu, móng vuốt găm cả 
vào đó, vẫn không ngừng vùng vẫy quẫu đạp, không chịu ngã xuống. 


Pháp sư Tháp Tây lại chỉ hướng: “Bên này!” Trác Mộc Cường Ba vội vàng lao theo, bọn họ đã 
được nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp, cả nhóm của Tây Mễ đã có quá nửa đều bị lũ 
sát thủ nàu tiêu diệt, giờ đâu vòng đời xoay chuuển, không ngờ tai vạ lại rơi đúng xuống đầu bọn 
họ. 


Soares ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn Trác Mộc Cường Ba luống cuống bỏ 
chạy, thấu bọn gã đâm đầu vào giữa vòng vây của đám người Lỗ Mặc, liền vui vẻ ghi lại mấy số 
liệu gì đó, đoạn nói với Merkin: “Có hiệu quả, xem ra từ thời viễn cổ, những loài sinh vật nàu đã 
tiến hóa ra một hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Bọn thằn lằn to đùng ấy 
không khác gì các sinh vật thời hiện đại ở thế giới bên ngoài, cũng có hệ thống trao đổi thông 
tin bằng các kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh. Tôi còn phải thử mấy loại nữa như xua đuổi, 
báo hiệu ăn..., còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa, cũng phải tiếp tục lần 
mò tìm hiểu.” 


Merkin chẳng hứng thú gì với những sinh vật xấu xí ấu, trong lòng thầm nhủ, cả một khu rừng 
lớn thế này, giờ bị Soares làm cho đâu đâu cũng toàn là bọn thằn lằn dữ tợn đó, mình làm sao đi 
ra được đây? Đột nhiên, y sực nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi Soares: “Sao bọn chúng không 
leo lên cây?” 


Trang 2.022/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares nói: “Bất cứ là ai, khi đối mặt với biến cố bất ngờ đều sẽ kinh hoảng, bọn chúng chỉ lo 
chạy tháo mạng, mà ngược lại quên mất phương pháp đơn giản dễ làm nhất.” 


Lúc nàu, Max ở bên cạnh bỗng lắp bắp nói: “Ông... ông chủ, bọn chúng, bọn chúng biết leo 
cây!” 


Merkin trừng mắt lên nhìn hắn, giận dữ quát lên: “Sao mày không nói sớm!” Đột nhiên bên dưới 
gốc câu bọn y đang ẩn nấp vang lên những tiếng “chắt chắt chắt”, ba con người Lỗ Mặc đã vâu 
quanh bên dưới, rõ ràng đã phát hiện có người ở bên trên. Chỉ thấy một con tung mình nhảy 
lên, dán người vào cành cây, sau đó bắt đầu bò lên với tốc độ cực nhanh. 


Merkin đưa mắt nhìn Soares hỏi: “Chất kích thích xua đuổi chúng đâu?” 


Soares nhún vai đầy bất lực: “Tôi vẫn chưa trích rút ra được, dùng vũ khí đi...” 


Trang 2.023/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 6G: Đối Đầu Thao Thú Sư - Vi Người 
()ột Ngảá 


Bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu “người Lễ Mặc” truy theo. Đầu óc 
Trác Mộc Cường Ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho 
cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc 
độ xạ kích kinh hồn của Merkin, lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu 
bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó hoàn toàn vượt quá 
phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ 
được! 


Trác Mộc Cường Ba cõng pháp sư Á La chạy cuống cuồng trong rừng, toàn bộ sự việc xảu ra 
quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Ban đầu, bọn gã nghe được tin tức về Merkin, 
rồi truy kích Merkin, phát hiện Merkin, bao vây y, vốn đã chiếm trọn ưu thế, đột nhiên tất cả lại 
xoay chuyển một trăm tám mươi độ, thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện giao thủ với kẻ 
địch thì đã rơi vào thế “binh bại như núi lở”. Giờ đây, bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không 
biết có bao nhiêu “người Lỗ Mặc” truy theo. Đầu óc Trác Mộc Cường Ba vẫn không ngừng quay 
cuồng su nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ 
xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Merkin, lại còn cả 
kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn 
không thấy, sờ không được đó, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn 
là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được! 


Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy, Trương Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu 
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” “Tại sao 
bọn người Lỗ Mặc ấy lại đuổi theo chúng ta?” 


Pháp sư Á La giải thích: “Kẻ bịt mặt ấy là một Thao thú sư, rõ ràng chúng ta đã trúng phải thứ 
gì đó của hắn, vậu nên mới bị bọn người Lỗ Mặc truy đuổi.” 


Nhạc Dương nói: “Chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không? Biết đâu lại 
khiến bọn chúng không đuổi theo nữa?” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Chúng ta vẫn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được kích thích tố 
đó hay không, vả lại dọc đường đến đây không thấy có con sông nào, tóm lại là phải mau chóng 
trở về Tước Mẫu, ở đó chúng ta mới an toàn.” 


Pháp sư Á La cũng giống như pháp sư Tháp Tâu, dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân 
cây để phán đoán phương hướng di động của cả đàn người Lễ Mặc đông đảo. Khi pháp sư Tháp 
Tây lại chỉ một hướng chạy khác, pháp sư Á La bỗng lên tiếng: “Không đúng!” 


Pháp sư Tháp Tây hỏi: “Sao vậy?” 


Pháp sư Á La đáp: “Ngài không cảm thấu tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao? 
Mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh.” 


Trang 2.024/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Ý ngài là...” 


Pháp sư Á La gật đâu: “Chúng ta đều từng thấy lũ nàu giảo hoạt như thế nào, bọn chúng nhất 
định đã mai phục ở phía trước rồi, chúng đang dồn chúng ta chạy vào cạm bẫy.” 


Trác Mộc Cường Ba dừng sững lại, lo lắng hỏi: “Giờ tính sao đây?” pháp sư Tháp Tây khẽ nhíu 
mày, rồi lập tức nói: “Thay đổi phương hướng, bên này!” 


Sách lược đột nhiên thay đổi phương hướng dùng để thử xem có bị mai phục hay không rất hiệu 
quả. Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La mỗi lần áp lên thân cây, thần sắc đều nặng nề hơn. 
Cuối cùng, hai vị pháp sư đưa mắt nhìn nhau, nói với cả bọn: “Xem ra, chúng ta đã bị bao vâu 
trùng trùng rồi.” 


Lời vừa dứt, đã có ba con người Lỗ Mặc xông tới. Pháp sư Tháp Tây lập tức bảo Trác Mộc 
Cường Ba: “Nằm xuống!” Kế đó, ấn lên vai gã một cái, cả người bắn vọt lên không trung. 


Pháp sư Tháp Tây lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, khi con Lỗ Mặc đầu tiên xông 
đến trước mặt ông, pháp sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chĩa lên trời. Đúng vào 
khoảnh khắc đó, hai tay pháp sư đan nhau đâm chéo ra, chụp lấy cằm và gáy con thằn lằn ấu 
vặn mạnh, tức thì đã vặn gãu xương cổ của nó. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba cũng ngả 
người trượt qua giữa hai chân con vật. 


Trác Mộc Cường Ba vừa đứng lên, pháp sư Tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn 
nhào trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người Lỗ Mặc đó còn xông lên phía 
trước mười mấy mét, đầu mới ngoẹo qua một bên, nằm vật ra đất. Hai tay pháp sư Tháp Tây 
chảy máu đầm đìa, thì ra ông cũng bị gai nhọn trên gáu con Lỗ Mặc ấy đâm toác cả thịt ra. 


Pháp sư Á La có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn nàu, chỉ thấu cổ tay ông khẽ lật, 
một quả lựu đạn đã xuất hiện trên tay, rút chốt đánh “tách”, cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo 
ngắm rồi ném vèo ra như ném bóng rổ. Con Lỗ Mặc kia không biết là vật gì, há miệng đớp lấu, 
nuốt ực xuống bụng, ngoắc ngoắc cái miệng, mắt trợn lên, còn chưa nếm ra mùi vị gì thì đã 
nghe một tiếng “bục”, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. 


Con Lỗ Mặc thứ ba vốn xông đến chỗ Ba Tang và Trương Lập, không hiểu bị kinh hãi vì con Lỗ 
Mặc thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác, đột nhiên dừng sững lại giữa chừng như Trác 
Mộc Cường Ba vừa nấy, rồi xoau mình bổ nhào ra chỗ gã, khiến Trương Lập và Nhạc Dương 
đang ở phía sau lưng Trác Mộc Cường Ba cuống quýt kêu toáng lên: “Cường Ba thiếu gia, con 
cái đấu, con cái đấu!” 


Lữ Cánh Nam tung mình lên trước chắn đường, đoạn xoay người đá tạt một cú làm chệch hướng 
lao của con Lỗ Mặc. Chỉ thấy nó loạng choạng mấy bước, rồi lại chạy tót vào rừng. Mẫn Mẫn 
cũng chuẩn bị xông lên, nhưng chậm mất một bước, suứt chút nữa thì bị con Lỗ Mặc ấy húc ngã. 


Tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng, cảm tưởng như trong rừng đâu đâu cũng có bọn 
chúng. Đám người Lỗ Mặc dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi, nghe tiếng kêu ấy, 
thử hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe việt dã 
rồ hết ga, xông ngang xông dọc lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến 
hóa hết khiến chúng gần như không cảm thấy đau đớn, bị trúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới, lựu 
đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không, cả pháp sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện với 


Trang 2.025/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chúng, chỉ lợi dụng dâu móc đu người né tránh. Những người khác cũng chỉ đành mỗi người một 
cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến. 


Nhưng bọn Lỗ Mặc ở phía trước mỗi lúc một nhiều, rõ ràng là có một nhóm nhỏ người Lễ Mặc 
đang chắn trên đường đào tẩu của họ, một con Lỗ Mặc hẳn là chỉ huy nấp trên tán câu, quan sát 
động hướng của đám con mồi phía dưới. Ba Tang phát hiện ra cái đầu to như hai cái gáo dừa 
đó, liền giơ súng, ngắm chuẩn, rồi nhả đạn, tất cả những động tác ấy liên mạch một hơi, vậu mà 
vẫn bị nó tránh được. Con Lỗ Mặc trên tán câu kêu lên “chắt chắt”, chỉ huụ đám còn lại bủa vâu 
chặn đường bọn Trác Mộc Cường Ba, tệ hơn nữa là, nghe lệnh của nó, một số con khác bắt đầu 
leo lên câu, chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấu từ trên cao. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba thực sự không có thời gian đâu để nhùng nhằng với bọn Lỗ Mặc này, 
bọn gã biết, lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoại vi, một khi để chúng hoàn thành 
được vòng vây, bấy giờ mới gọi là mọc cánh cũng khó thoát. Pháp sư Tháp Tây tránh khỏi một 
con Lỗ Mặc từ trên không lao vù tới, đồng thời chọc thẳng lưỡi dao đi rừng vào bụng dưới nó, 
mượn đà rạch ra một lỗ lủng lớn: “Như vậy không ổn! Chúng ta không chạy nhanh bằng chúng, 
mọi người tụ tập lại một chỗ thế này, rốt cuộc cũng bị bao vâu mất thôi!” 


Mấy con Lễ Mặc ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp trúng gấu quần của Mẫn Mẫn đu 
dây khá thấp. Pháp sư À La vươn tay nhấc cô lên, rồi đáp lại: “Vòng vây đang thu nhỏ dần, 
người nhiều cũng khó mà đột phá vòng vây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi!” 


Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không trung hai đường cong song song, một con Lễ Mặc 
lúc ấu đang bổ thẳng tới trước mặt họ. Hai người vội vàng co chân đạp về phía đối phương, định 
mượn lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con Lỗ Mặc ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng 
sững lại trên không trung. Chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc cất tiếng: “Chạy sao 
đây?” 

Con Lỗ Mặc ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm ra đớp vào bắp chân Nhạc Dương. Nhạc 


Dương vội rụt chân về, khiến nó rơi thẳng xuống dưới. 


Pháp sư Tháp Tây nằm phục trên lưng Trác Mộc Cường Ba nói với gã: “Một nhóm đông đang ở 
ngay phía sau chúng ta, nếu chúng ta dụ được bọn chúng, khoảng trống phía trước sẽ tương đối 
lớn, cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Biết rồi,” kế đó, liền lớn tiếng gọi: “Tôi và pháp sư Tháp Tây sẽ đánh 
lạc hướng quân chủ lực của chúng, pháp sư Ä La, phiền ngài chỉ đường cho những người còn 
lại” 


Nhạc Dương thốt lên: “Liệu có nguy hiểm quá không?” Mẫn Mẫn cũng nói: “Đừng mà, anh 
Cường Bal” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Không sao đâu, chỉ có làm vậy, mọi người mới có cơ hội trở về Tước 
Mẫu.” 


Ba Tang đã bắn hết đạn, liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhầu, liền có mấy con 
Lỗ Mặc trúng đao ngã xuống. Nhân một thoáng rảnh tay ấy, anh ta cũng hét lên: “Được, cứ vậu 
đi!” 


Lữ Cánh Nam bắn dây móc đu tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói: “Tôi cũng đi.” Dứt lời, 


Trang 2.026/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thấy Trác Mộc Cường Ba không nói gì, cô lại nói: “Thêm một người, thêm một phần đảm bảo.” 
Pháp sư Tháp Tây gật đầu tỏ ý tán đồng, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nói: “Cẩn thận đấy.” Ba 
người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp. 


Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấu bóng lưng Lữ Cánh Nam, đặc biệt là khi cô lướt đi 
bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên một tiếng: “Anh 
Cường Bal” Pháp sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại, lớn tiếng gọi: “Đi theo tôi.” 


Trác Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng Mẫn Mẫn, quay đầu lại, Lữ Cánh Nam nói: “Yên tâm đi, 
pháp sư A La sẽ chăm sóc cô ấu.” 


Chừng mười phút sau, pháp sư Tháp Tây chợt nói: “Kỳ lạ thật, bọn thằn lằn đuổi theo sau 
chúng ta càng lúc càng ít hơn.” 


Trác Mộc Cường Ba lo lắng nói: “Hả? Không phải có rất nhiều thằn lằn đang đuổi theo chúng ta 
sao?” 


Lữ Cánh Nam gật đầu nói: “Ứm, tôi cũng thấy thế, ban đầu có rất nhiều, nhưng số lượng bọn 
chúng đang giảm dần, dường như chúng không hề dốc hết sức truy kích chúng ta.” 


Pháp sư Tháp Tây suy đoán: “Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta 
không thể phát giác để trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía có nhiều người hơn, hay là 
chất kích thích tố trên người chúng ta ít hơn những người còn lại?” Thấy Trác Mộc Cường Ba 
nôn nóng muốn quay lại, pháp sư Tháp Tây vội cảnh cáo: “Tuyệt đối không được quay đầu, 
đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiểm chế được một phần bọn chúng, nếu bây giờ quay đầu lại, 
thật chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ, ngược lại còn hại những người 
kia.” 


Ở phía bên kia khu rừng, là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng, song phương thi 
xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn, kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành, còn người 
thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp. Quy tắc của cuộc thi đã 
được định sẵn, ngay từ ban đầu đã không có chuyện công bằng hay không công bằng gì hết. 


Bọn Trương Lập, Nhạc Dương không ngừng bắn dây móc ra, nhảy nhót giữa các tán cây với tốc 
độ nhanh nhất có thể. Còn bọn thằn lằn kia thì cứ như quán quân chạy cự lụ ngắn uống doping, 
con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân guồng liên tục như bánh xe. 


Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương, một người thì mất thăng bằng trên không, một 
người lúc đạp lên cành câu lại thiếu sức, pháp sư Á La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất 
bọn là Mẫn Mẫn, còn Ba Tang dường như trúng phải nhiều chất kích thích tố sinh vật nhất, tự lo 
cho mình còn chẳng xong, vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau, dân dân rơi lại 
phía sau đội ngũ. 


Một đám Lỗ Mặc thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người, theo lệnh của con chỉ huy, chọn 
lấu điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ, ở bên dưới ngửa cổ lên chờ sẵn. Mỗi lần 
Trương Lập và Nhạc Dương lướt qua, liền có vô số con Lỗ Mặc nhảy vọt lên, há miệng đớp lia 
la. Hai anh chàng đành phải hóp bụng nhấc tay, cố gắng giơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. 
Tình cảnh ấu, thoạt trông như thể đang biểu diễn bàn đu qua hồ cá sấu vậu. 


Trong mắt Trương Lập, những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ, cơn gió lạnh 


Trang 2.027/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lùa thẳng vào mặt khiến anh buộc lòng phải nhắm một mắt lại, chỉ dùng bên mắt đeo kính quan 
sát mọi sự xung quanh, đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông mình phả tới một 
luổng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe Trương Lập tức tối gắt lên: “Sao bọn chúng thích thú với cái 
mông của tôi thế không biết!” 


Nhạc Dương ở bên cạnh cười khì khì: “Mông ngon chứ, vừa mềm vừa nhiều mỡ, cắn vào một 
cái là béo ngậu cả miệng, chẳng lẽ anh không thích phao câu gà à...” Trong lúc mải nói đùa, 
anh chàng đã bị một con Lỗ Mặc đớp cho rách cả quần. 


Trương Lập giễu lại: “Cậu cần thận một chút đấu! Giờ mới chỉ bị đạn sượt qua đùi, nhưng đừng 
biến thành tướng quân một chân đấy nhé, Babatou không thích người cụt chân đâu. ” 


Nhạc Dương tức tối gắt lên: “Cụt cái đầu anh ấu!” Ðu qua hai chỗ tập trung đầy bọn Lỗ Mặc bên 
dưới, Nhạc Dương rầu rĩ nói: “Không ổn rồi, đằng trước còn có nhiều hơn nữa đấu.” 


Trương Lập ngước nhìn, đám Lỗ Mặc không đớp được pháp sư Á La và Mẫn Mẫn đằng trước 
liền chồm hỗm chờ Ba Tang, không xực được Ba Tang lại hau háu chờ Trương Lập và Nhạc 
Dương. Bọn thằn lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình đồng bọn, hình thành 
một khối như xếp tháp. 


Chỉ thấy, những gương mặt xấu xí tởm lợm ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc, con nào con nấy há 
to miệng, nước dãi nhảy nhụa, ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn 
vậu. 


Nhạc Dương quả quyết nói: “Bọn chúng đã đoán được tuyến đường chạy của chúng ta, biết rằng 
bọn ta sẽ bám theo pháp sư Á La, như vậy không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đợp trúng mông 
thôi, chúng ta đi tìm đường khác. ” 


Trương Lập hiểu ý Nhạc Dương, chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người Lỗ 
Mặc khác để pháp sư Á La, Mẫn Mẫn và Ba Tang có thêm cơ hội chạy thoát, anh nhìn sang 
phía Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói: “Đi, đổi hướng thôi!” 


Nhạc Dương hướng về phía trước hét lớn: “Pháp sư Á La, Mẫn Mẫn, anh Ba Tang, chúng tôi 
không đi cùng đường với mọi người nữa đâu! Gặp nhau ở Tước Mẫu nhé!” Kế đó anh cùng 
Trương Lập đảo người, tránh khỏi mấy con Lỗ Mặc đứng chồng chất lên nhau, vung tay bắn dâu 
móc ra một hướng khác. 


Không biết pháp sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó, Trương Lập không nghe thấu, 
bên tai chỉ còn tiếng rít như còi hơi và tiếng “chắt chắt cục cục”, trước mắt toàn là những bóng 
câu lướt qua vù vù. 


Vung tay, bắn dâu, xoay mình, thu dây, đạp lên thân cây, rồi lại vung tay, những động tác máu 
móc ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Trương Lập thầm nghĩ có khi mình đã đu bau 
được mấy chục cây số rồi cũng nên, nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết, bọn Lỗ 
Mặc thì lại càng đuổi riết chẳng tha. Anh và Nhạc Dương không thể đu quá thấp, cũng không 
thể văng lên quá cao, ở những chỗ cành cây giao nhau trên kia còn có vô số con Lỗ Mặc đứng 
gác, đang thò đầu xuống nhòm ngó kia kìa. Vết thương trên cánh tau mới đầu chỉ rát lên như bị 
bỏng, giờ đã như toác cả thịt ra rồi. Anh cũng không biết tình trạng của Nhạc Dương thế nào rồi 
nữa. Mỗi lần giậm chân lên cành câu, vẻ mặt cậu ta đều nhăn nhó đau đớn, e rằng cũng chẳng 


Trang 2.028/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khá hơn là bao. Chẳng lẽ hai người họ phải trở thành món ăn trong bụng lũ quái vật này ha 
sao? Trương Lập thầm nhủ: “Kết thúc như vậu thì vớ vấn quá, còn chẳng vinh quang bằng hụ 
sinh ở sông U Minh nữa.” 


“Êu, êu!” Nhạc Dương ở bên cạnh hét lên. Trương Lập định thân lại, thân thể nghiêng đi rồi 
đạp mạnh, suứt nữa thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước. Chỉ nghe Nhạc Dương hỏi: 
“Anh làm gì vậy? Muốn tự sát chắc? Mã Cát tính sao bây giờ?” 


“Phải rồi, Mã Cát!” Trương Lập giật mình, tinh thần lại dâng lên ngùn ngụt, trong mơ hồ dường 
như lại nhìn thấu Mã Cát, bóng dáng thướt tha yểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng 
phía xa xa, đồng thời, trong óc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bau 
lượn, cảm giác đau đón lập tức biến mất. Vì Mã Cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quủ 
nàu. Trương Lập kiên định tin tưởng, nhằm thẳng hướng Mã Cát trong tâm trí đang vẫy tau 
phóng đi. Nhạc Dương thấy anh tăng tốc, liền nói: “Thật không ngờ anh vẫn còn giữ sức đấy!” 


Trương Lập ngoảnh đầu lại: “Theo kịp không?” 


Nhạc Dương phì cười: “Không phải chứ, với cái tốc độ ấy của anh, nếu không phải tôi đi trước 
dẫn đường thì đã bị chúng xơi tái từ lâu rồi.” 


“Vậy thì thử xem, coi ai ra khỏi khu rừng này trước.” 
“Được đấy.” 


Trương Lập cảm thấy thân thể mình nhẹ bãng, tựa hồ như đạp trên mây, cảm giác bay lượn 
cùng Mã Cát đã trở lại, câu cối mịt mùng phía trước cũng từ từ lùi lại tựa như mây mù tan đi, dần 
dần lộ ra vách núi màu đỏ như gạch. Trương Lập hưng phấn hét lên với Nhạc Dương: “Chúng ta 
ra khỏi đây rồi, cậu có thấy không?” 


Nhạc Dương ủ rũ: “Anh thử nói xem, chạy trên đất bằng, liệu chúng có đuổi kịp ta không?” 


Tỉnh thần Trương Lập tức thì xìu xuống, đúng vậy, phía trước là vùng đất trống rộng lớn, cũng 
còn cách Tước Mẫu một chặng đường khá dài, nếu không có điểm bắn dâu móc lên, thì họ chỉ 
còn cách đua tốc độ với bọn Lỗ Mặc ấy mà thôi. Nhạc Dương lại hỏi: “Anh còn bao nhiêu vũ 
khí?” 


Những thứ ném được đều đã ném hết cả rồi, Trương Lập sờ vào chỗ bên hông: “Còn hai quả 
đạn thu hút, một quả lựu đạn, còn cậu?” 


Nhạc Dương đáp: “Một quả lựu đạn lóa, một quả nổ ra màn khói cầu cứu, đều không dùng được, 
dựa vào anh hết thôi.” Chính xác, lựu đạn lóa biết đâu có thể làm bọn Lễ Mặc bị chói mắt, 
nhưng trong tình trạng không có gì uểm hộ, họ cũng không thể thoát chết được; màn khói cầu 
cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ Lỗ Mặc, nhưng nói không chừng sẽ lại thu hút 
bọn Cường Ba thiếu gia và pháp sư Á La chạy đến, thế há chẳng phải sẽ dụ họ vào bẫy hay 
sao? 


Trương Lập nói: “Cậu áng chừng xem vách đá kia còn cách chúng ta bao xa nữa nhỉ?” 


Nhạc Dương nói: “Khoảng năm trăm mét gì đấy...” Sau khi đu qua thêm hai tán câu nữa, anh 
liền sửa lại: “Không, khoảng bảy trăm mét, tốc độ chạy nước rút một trăm mét của anh được 


Trang 2.029/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bao nhiêu?” 
Trương Lập nghiến răng, nói: “Cầu Chúa phù hộ chúng conl” 


Nhạc Dương nói: “Đồ ngốc, phải nói là Phật tổ phù hộ chứ.” Hai người đồng thời đưa mắt nhìn 
thân cây cuối cùng, rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ mình khoảng bảy trăm mét, trong lòng 
đều thảm nghĩ: phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người Lỗ Mặc đuổi kịp mình, 
sau đó sử dụng dâu móc bám vách đá leo dần lên, bằng không, vùng đất trống mênh mông ấy sẽ 
là mồ chôn bọn họ. 


Trương Lập hít sâu một hơi, nói: “Chuẩn bị xong chưa? Xông ra nhé!” Dứt lời, hai người liền 
như hai con chim vến, cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc, phóng lướt qua hai bên gốc cây đại 
thụ cuối cùng, khi đến điểm thăng bằng trên không trung liền thu dây lại, vừa chạm đất đã lộn 
nhào một vòng, đứng bật dậy guồng chân chạy luôn. Trương Lập thậm chí không cả quan sát, 
vung tay ném quả lựu đạn ra phía sau. Lần này, họ đã thực sự phải chạy đua với thần Chết rồi. 


Trang 2.030⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 7: Chạy Trên Căn Ranh Sinh Tử 


"Âm” một tiếng, bụi mù bay tung tóe, mấy con Lỗ Mặc xông lên đầu tiên đã bị nổ bung bét, 
nhưng máu tươi và thịt vụn kích thích dã tính của bọn phía sau, cả một quân đoàn đông đảo tràn 
qua thi thể đồng bọn, chỉ có vài con dừng lại, trên mặt đất trong chốc lát đã chỉ còn mấy khúc 
xương trắng. Những cỗ máy săn đuổi còn lại ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước. 


Hai trăm mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau, nhưng rồi rất 
nhanh sau đó, bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tễnh. Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến 
răng nghiến lợi của anh, trong lòng dấy lên mối đồng cảm sâu sắc, chợt nhớ lại tình cảnh mình 
và Cường Ba thiếu gia bị treo lơ lửng trong động băng ở Khả Khả Tây Lụ, vẻ mặt ấu, chứng tỏ 
Nhạc Dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn. Trương Lập không nói một lời, lấy một 
quả đạn thu hút ném ngược ra phía sau. Quả đạn nầy tâng tâng rơi vào giữa đám Lễ Mặc, cùng 
lúc ấy, anh áp sát bên cạnh Nhạc Dương, nắm lấy cánh tay bạn. Nhạc Dương giật mạnh, định 
đấu Trương Lập ra, lớn tiếng nói: “Mặc kệ tôi!” 


Trương Lập giữ chặt cánh tay Nhạc Dương, bình tĩnh nói: “Muốn đào ngũ hả?” Nhạc Dương hai 
mắt đỏ lựng, nấc lên một tiếng, hai người không nói năng gì nữa, cứ thế dìu đỡ nhau tấp tểnh 
chạy về phía có tia hụ vọng cuối cùng trên vùng đất trống trải cằn cỗi. 


Quả đạn thu hút đầu tiên ném quá thấp, chưa kịp phát huy hiệu quả gì đã bị đàn Lỗ Mặc giẫãm 
nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sảm sập như thể có 
thiên quân vạn mã ở ngay sát sau lưng mình. Lúc này, bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa 
quãng đường. Trương Lập rút quả đạn thu hút thứ hai, hôn lên một cái, rồi nói: “Nhờ cả vào 
mày đấy, ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ.” Nhạc Dương nhắc nhở: “Ném lên trời ấu.” 


Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, tự nhắn nhủ mình phải bình tĩnh, đợi quả đạn thu 
hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới vung tay ném mạnh. Quả cầu kim loại ấu vạch nên một đường 
cong hoàn mỹ. Lần này, bọn Lỗ Mặc chưa kịp nuốt nó vào bụng, quả cầu đã phát ra những 
tiếng “rít rít rít”, đồng thời sáng lóa lên. 


Đám Lễ Mặc không con nào là không bị quả cầu phát sáng ấy thu hút, toàn bộ nhóm đi đầu đều 
dừng sững lại, ngoảnh lại phía sau nhìn theo đốm sáng chói lòa. Tuy bọn Lỗ Mặc ở giữa bị dồn 
cục, đổ nghiêng đổ ngả, nhưng chỉ trong một thoáng đội hình của chúng đã ổn định trở lại, bọn 
chúng tò mò nhìn đường cong màu vàng kim ấy, tạm thời quên ởi sự tồn tại của Trương Lập và 
Nhạc Dương. Quả cầu kim loại nhanh chóng rơi xuống giữa đám Lỗ Mặc, làm náo loạn một trận 
lớn. Bọn chúng chen chúc nhau lao về phía quả cầu nhỏ rơi xuống. Một con Lỗ Mặc phản ứng 
nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy, nhưng lại va vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng 
kém, quả cầu nhỏ rơi xuống giữa bọn chúng; một con khác mau mắn hơn giơ chỉ trước ra chụp 
lấy, nhưng mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ, đã bị một con đồng loại khác cường tráng 
hơn cướp lấy; một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn, há hiệng đớp luôn cả 
cánh tay đang cảm quả cầu của con Lễ Mặc cường tráng đó rồi bỏ chạy, nhưng cả đám chen 
chúc như vậy làm sao nó chạy nổi, bị một con khác tông ngang, cánh tay gãy đó liền văng ra 
ngoài. 


Trang 2.031⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhân cơ hội ấu, Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được bốn trăm mét, tưởng chừng 
đã sắp đến đích. Nhưng lúc này, hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất, quả cầu phát sáng rực 
rỡ trở thành một cục kim loại chẳng kêu được cũng chẳng phát sáng được, không còn sức hấp 
dẫn gì với bọn Lỗ Mặc kia nữa. Những con ở đằng trước không tranh kịp quả cầu, đã bắt đầu 
quay lại tiếp tục truy kích hai người. 


Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng, cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình run lên. Nếu 
không phải bản thân anh đang run rấu, thì tức là toàn thân Nhạc Dương đang run, có điều, 
những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán Nhạc Dương đã là đáp án rõ rành rành cho câu 
hỏi ấu. Trương Lập nói: “Kiên trì lên, chỉ còn lại một trăm mét cuối cùng nữa thôi.” 


Sắc mặt Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy, anh lắc đầu nói: “Vô dụng thôi, bắn dây móc ra 
cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên, với tốc độ của chúng, chúng ta không kịp đâu. Anh 
chạy trước, để tôi cản đường chúng cho.” 


Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối: “Đồ ngốc, khoảng cách một 
trăm mét mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn đó.” 


Nhạc Dương nghiến răng nói: “Hết cách rồi!” Anh đột nhiên vận lực, định đấu Trương Lập ra, 
chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng trước. Đúng lúc ấy, vết thương ở chân Nhạc Dương 
liền nhói lên dữ dội, đau thấu xương thấu cốt, vậu nên rốt cuộc cũng không hất Trương Lập ra 
được, ngược lại còn bị anh kéo lôi đi xênh xệch về phía vách đá. 


Trương Lập đắc ú nói: “Cậu muốn chạy vòng lại chứ gì, đừng hòng tôi để cậu làm cái chuyện 
ngu xuẩn ấy nhé.” 


Nhạc Dương gầm lên: “Để lại một người sống còn hơn chết ráo cả hai!” 


Trương Lập cũng gầm lại: “Chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa hả? Chết thì chết chung! Cậu 
quên mình đã nói gì rồi hả?” 


Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng xuống, nói: “Giờ khác rồi, anh còn có Mã Cát, cho dù không 
phải vì anh...” Vừa nói, đột nhiên đầu mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra, quay người 
chạy ngược lại. Trương Lập liền vươn chân ra gạt cho Nhạc Dương ngã lăn ra đất, kế đó đưa 
ngay tay lên ngực. Vừa nãy, khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, 
đau tưng tức. Anh lấy món đồ ấy ra, Nhạc Dương vừa khéo cũng ngắng đầu lên. Hai người cùng 
ngẩn ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng... khoang xương phát ra âm thanh của 
con thằn lằn khổng lỏ. 


Nhìn đám Lỗ Mặc chỉ còn cách mình chưa đầy trăm mét, Trương Lập vội kéo tau Nhạc Dương 
đứng dậy, đoạn nói: “Cậu ởi trước đi...” Thấy Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn 
không biết thứ này có hiệu quả hay không, Trương Lập lại đầu anh một cái: “Mặc kệ, chẳng lo 
được nhiều thế đâu, chân cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn, tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu 
không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật đấy chứ!” 


Trương Lập hít sâu một hơi, dồn hết hơi thổi mạnh, “ù ù ù...” vì dùng hơi không đúng cách, 
thành thử không thổi ra tiếng. Bọn Lỗ Mặc phía trước chỉ còn cách anh có năm chục mét nữa, 
hàm răng sắc nhọn dớt dãi nhầu nhụa đã hiện lên rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều 
hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh. 


Trang 2.032/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Oào...” 


Tiếng gầm hệt như tiếng con thằn lằn khổng lỏ chấn động không gian, lá cây rơi xuống lả tả. Cả 
khu rừng như run lên trước âm thanh ấy. Tiếng gầm quá bất ngờ khiến cả bọn Lỗ Mặc đờ ra tại 
chỗ, những con xông lên trước nhất lần lượt dừng lại, hoảng hốt nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé 
trước mặt mình: Sao chúng có thể phát ra được âm thanh ấy? 


Trương Lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến bọn Lỗ Mặc rào rào lui lại, bọn phía sau 
cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân Trương Lập cũng biết, cách nàu không thể dùng đi dùng 
lại quá nhiều lần, những con vật tinh ranh ấu sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn Lỗ Mặc này 
muốn săn bắt thằn lằn khổng lồ, xưa nau đều phải chuẩn bị rất kỳ công, còn như bất ngờ đụng 
độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều, với số lượng người Lỗ Mặc ở đây, áng 
chừng một hai con thằn lằn khổng lồ cũng khó lòng mà trấn áp nổi chúng. Tình huống lý tưởng 
nhất mà Trương Lập chờ đợi là, mình thổi mấy tiếng, trong rừng sẽ có những con thằn lằn 
khổng lô khác hưởng ứng, đáng tiếc... tiếng gầm chỉ có một, nên rốt cuộc cũng chẳng có viện 
binh gì cả. 


Trương Lập nhân lúc đám Lỗ Mặc đang kinh hoảng, lại chạy thêm được bốn năm chục mét nữa, 
nhưng vẫn không đủ thời gian, lúc nàu sợ rằng Nhạc Dương chỉ mới vừa đến chân vách đá. Đột 
nhiên, Trương Lập sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa. 
Anh nắm chặt khoang xương ấy trong tay, vung mạnh hai cái, liền nghe thấy một tiếng “oào...” 
hơi yếu ớt. Trương Lập thầm nhủ: “Anh Sean, phù hộ cho bọn tôi nhé.” Nghĩ đoạn, vừa chạu 
Trương Lập vừa buộc chặt khoang xương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình, cảm 
dây đeo súng văng mạnh cái khoang phát âm ấy về phía chỗ bọn Lỗ Mặc tập trung đông nhất... 
“vù...” một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạu. 


“Oào...” khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung, tuy âm thanh không lớn lắm, nhưng 
bọn Lễ Mặc kia nào đã bao giờ thấy loài thằn lần khổng lồ tử địch của chúng từ trên trời nhảy 
xuống đâu, lập tức nhốn nháo, chạy tản ra tứ phía. Lúc này Nhạc Dương đã bắn dây móc lên, 
đang giật lùi lấu đà. Trương Lập vừa hét lớn: “Ðu lên mau, đu lên maul” vừa lao về phía Nhạc 
Dương. Anh ôm eo Nhạc Dương nhấc bổng lên, chạy theo hướng ngược lại, Nhạc Dương bắt 
đầu thu dây, Trương Lập liền buông tay ra. Chỉ thấu Nhạc Dương đạp chân lên vách đá, bắt đầu 
vạch nên một đường cong hình nan quạt, dâu móc mỗi lúc một rút ngắn, thân hình càng lúc 
càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên. 


Sau khi khoang xương phát thanh rơi xuống đất, tiếng gầm cũng tắt lim, bọn Lỗ Mặc nhanh 
chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa, liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo Trương Lập. Lúc nàu, 
Trương Lập còn chưa đu lên đủ độ cao, mỗi lần anh bắn dâu đu ngang qua mặt vách đá, liền có 
mấy con Lỗ Mặc nhảy lên tranh nhau húc. Có điều, càng lúc anh càng lên cao, những con nhảu 
được lên cũng càng lúc càng ít hơn. 


Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương. Lúc này, Nhạc 
Dương đang bám như con thạch sùng trên vách đá, một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương 
buông thõng hững hờ. Trương Lập nhích lại gần bạn, hỏi: “Chịu đựng được không?” Nhạc 
Dương gật gật đầu. 


Bọn Lỗ Mặc vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân câu, 
những con nhảy vọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái, rồi đều rơi bình bịch như bao 


Trang 2.033/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cát. Nhưng bọn chúng vẫn quyết không bỏ cuộc, mà nhao nhao tụ lại bên dưới, vây thành một 
vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống. 


Hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn một lúc, liền định liên lạc với Trác 
Mộc Cường Ba và pháp sư Á La, nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạu 
hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu hoặc vì khoảng cách quá xa mà chẳng hề có phản ứng gì. Hai 
người lấy làm chán ngán, cứ thế đeo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn những 
chuyện đâu đâu. Tới khi sắc trời tối dần mà đám Lễ Mặc bên dưới vẫn không có ú định tản đi, 
hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn. 


Trương Lập nói: “Cứ thế này không phải là cách đâu, bọn chúng nó cứ ở mãi đây thế này, dù 
chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất.” 


Nhạc Dương bèn hỏi: “Anh có ý kiến gì hau không?” 


Trương Lập nói: “Hay là, chúng ta bám vách đá về Tước Mẫu?” Anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương, 
lại nói: “Chỉ là không biết chân cậu...” 


Nhạc Dương hỏi: “Chỗ này cách Tước Mẫu bao xa, anh biết không?” 


Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại nói: “Nếu vách đá phía trước khó leo bám, không vượt 
qua được thì sao? Nếu sức cùng lực tận, rơi xuống thì sao? Anh có biện pháp gì cứu vãn không?” 


Trương Lập lại lắc đầu, Nhạc Dương cười cười nói tiếp: “Đừng nói vết thương ở chân tôi, cánh 
tay anh cũng bị thương, giờ không đau nữa à?” 


Trương Lập khẽ cử động cánh tay bị thương một chút, tuy không kêu thành tiếng, nhưng mồ hôi 
lạnh cũng đã túa ra rồi. Không chỉ cánh tay bị thương, quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại, 
Trương Lập hiểu, đừng nói là leo vách đá, cho dù chỉ cố định thân thể ở một chỗ này thôi anh 
cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn hỏi vặn lại 
Nhạc Dương: “Sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy? Lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ 
mà. 


Nhạc Dương nói: “Bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc 
này đâu. ” 
“Lúc nào?” 


Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời: “Giờ ăn tối, chúng ta chỉ cần đánh cuộc một phen, vả 
lại phần thắng cũng rất lớn.” 


Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước lên quan sát, nói: “Y cậu là...” 


Nhạc Dương nói: “Chúng ta chỉ cần đánh cược rằng bọn người Lỗ Mặc bên dưới là mục tiêu lớn 
hơn mình, đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng. Đến rồi kìa!” 
Phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau, chấm đen đã lớn dần, bọn 
chúng đang đảo lộn trên bầu không. Đám Lễ Mặc ở bên dưới quá đông, tựa như lũ bọ cạp biển 
và kù nhông ở trên bãi biển vậu. Quả là một bữa ăn hợp miệng và thịnh soạn! 


Khi lũ chim khổng lồ mang theo luồng gió phần phật lao xuống bãi đất trống, đám Lỗ Mặc cuối 
cùng cũng tản đi. Cũng hành động theo bầy đàn, nhưng lũ chim đó rõ ràng to hơn chúng rất 


Trang 2.034/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhiều, đám Lỗ Mặc biết điều đã sớm rút vào trong rừng câu, chỉ còn lại những con ngu ngốc bị 
Trương Lập và Nhạc Dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết, không kịp bỏ chạy, hoặc căn 
bản không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy. 


Lũ chim khổng lỏ đó không vội vã mổ vào bọn Lễ Mặc, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai 
con lên cao thả xuống, sau đó lại nhào xuống, quắp lên một con khác; nhưng bắt mồi giữa đàn 
Lỗ Mặc đông đảo như thế cũng rất nguy hiểm, Nhạc Dương và Trương Lập trông thấu một con 
chim khổng lô bị đám thằn lằn ấu nhìn ra quỡ đạo bav, gặp phải mấy chục con Lỗ Mặc cùng lúc 
nhảy lên tấn công, xước xát khắp thân, sém chút nữa thì không bay được; liền sau đó, lại có một 
con chim khác bị lũ Lỗ Mặc vật xuống đất, nhanh chóng biến thành một đống xương cùng lông 
vũ bay tá lả. 


Nhạc Dương và Trương Lập nhân lúc bọn Lễ Mặc đang hoảng loạn chạy vào rừng, còn lũ chim 
thì mải truy kích, lẳng lặng trượt xuống vách đá, quàng tay qua vai nhau, tập tễnh khó nhọc chạy 
khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy. Chính họ cũng không biết mình đã đi được bao lâu, cũng 
may là dọc đường không có con Lỗ Mặc nào đuổi theo, nhưng như vậy ngược lại càng khiến họ 
nơm nớp lo âu, chốc chốc lại phải ngoảnh đầu lại nhìn ngó, chỉ cần gió động cỏ lay một chút 
cũng giật mình thon thót, dây thần kinh căng ra như dây đàn. Trương Lập thấy Nhạc Dương 
không thể đi được nữa, bèn không cho phân bua gì, ép anh phải lên lưng mình, lại còn vui vẻ 
nói: “Thằng nhãi này, tôi cõng cậu hai lần rồi đấu nhé.” 


Nhạc Dương nói: “Vậy để lần sau tôi cõng anh là được chứ gì.” Trương Lập vội lắc đầu lia lịa, 
hai người đồng thanh bật cười khùng khục. Cứ vậy, họ dìu nhau đi một đoạn, Trương Lập lại 
cõng một đoạn, rồi lại đi bộ một đoạn, cõng một đoạn, không dám dừng lại, cũng không liên lạc 
được với những người khác. Trong rừng thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng dã thú gầm gừ, 
họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thếch, lấy tiếng cười xua tan nỗi sợ. 


Đến khi họ về tới Tước Mẫu thì trời đã tối đen như mực, nhìn ánh lửa lập lòe trên vách đá, cả 
hai cùng lúc dâng trào lên cảm giác như thể được về nhà. Nơi nào có người vẫn tốt hơn! Nghĩ 
đoạn, hai anh chàng liền rảo nhanh bước chân chạy đến bên dưới vách đá, lớn tiếng reo gọi. 


Hai người không hề hay biết, lúc nàu trong thành Tước Mẫu cũng đang hết sức rộn rịp. Các binh 
sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rằm rầm, dân chúng đều trốn trong nhà, trong thành ngập tràn 
mùi khét lẹt và máu tanh. Trong vương cung, không ngừng có các binh sĩ xách thùng nước, “ào 
ào” hất lên vách đá, rửa sạch những vết máu đầm đìa. 


Bên trong nữa, trên chỗ ngồi của Tước Mẫu vương bày một bàn cờ đá, bên trên vẽ những đường 
ngang dọc giao nhau, quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị. Có hai người đang chơi cờ, 
một chính là Quách Nhật Niệm Thanh thấp lùn, còn người kia, là Khước Ba Ca Nhiệt trùm mình 
bên trong bộ hắc bào kín mít. 


Quách Nhật Niệm Thanh đặt một quân cờ xuống, nói: “Ngươi nói xem, bọn nào sẽ chiếm ưu 
thế nhỉ?” 


Khước Ba cũng đi một nước cờ, rồi nói: “Người cao lớn tóc vàng ấu có thực lực rất khủng khiếp, 
còn kẻ bịt mặt kia thì có lẽ còn đáng sợ hơn hắn ta nữa. Trên cơ thể y, ta cảm nhận được hơi 
thở của loài mãnh thú. Tin rằng, hắn cũng đã nhận ra điệu ngâm của côn trùng trên người ta 
rồi.” 


Trang 2.035/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Bàn tay cầm quân cờ của Quách Nhật Niệm Thanh dừng lại trên không trung, nói: “Năng lực 
của người bộ tộc Qua Ba trong truyền thuyết?” 


Khước Ba gật đầu: “Đúng thế, trong truyền thuyết, người Qua Ba đã dạy tổ tiên chúng ta cách 
khống chế mãnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng chúng ta đã sống trong các thôn làng cách xa 
nhau quá lâu rồi, rất nhiều phương pháp khống chế mãnh thú đều đã thất truyền. Tên bịt mặt ấu 
dường như nắm bắt được kỹ pháp này... vả lại, theo tin tức của binh sĩ báo về, nơi bọn chúng ởi, 
chính là sào huyệt của người Lỗ Mặc!” 


Quách Nhật Niệm Thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt nói: *Ý ngươi là, hắn muốn khống 
chế người Lỗ Mặc? Vậu chẳng phải bọn Trác Mộc Cường Ba sẽ bị tiêu diệt toàn bộ hau sao?” 


Khước Ba lắc đầu: “Vậy thì cũng chưa chắc, tên Qua Ba Đại Địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò. 
Ta vẫn luôn lấy làm kỳ quái, tại sao hắn ta lại thình lình xuất hiện như vậy, giờ xem ra, hắn và 
bọn Trác Mộc Cường Ba hắn là đồng bọn rồi. Vả lại, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không phải 
loại tầm thường, theo sự quan sát của ta, ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên 
tóc vàng, còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta, chỉ kém tên Qua Ba Đại Địch ô kia 
một chút thôi. ” 

Quách Nhật Niệm Thanh cười cười, nói: “Vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của 
ta.” 


“Ừm.” Khước Ba Ca Nhiệt gật đầu: “Gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng, còn 
bọn Trác Mộc Cường Ba e rằng chỉ sống sót từ hai đến ba tên, vả lại, tình trạng cũng không lạc 
quan chút nào. ” 


Quách Nhật Niệm Thanh tiếp lời: “Nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành Tước Mẫu này, vì 
vậu, khi bọn chúng mang theo thương tích đầu mình về tới đây, hắc hắc... ngươi xem, mục tiêu 
của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi.” 


Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái, thảm nhủ: “Chỉ có 
mục tiêu của ngươi thành hiện thực thôi.” Nhưng y không dám mở miệng, lúc này, Quách Nhật 
Niệm Thanh là toàn bộ hụ vọng của ụ. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư 
của Khước Ba Ca Nhiệt, mỉm cười nói: “Yên tâm đi, ta đã hứa sẽ cho ngươi quyền thế, thì nhất 
định sẽ cho ngươi. Đã bao giờ ta làm những chuyện trái với minh ước đâu, có phải không?” 


Khước Ba gật đầu lia lịa, Quách Nhật Niệm Thanh chợt nói: “Ngươi cần phải biến đi rồi, mau 
lên.” 


Lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo: “Có hai người cầu cứu bên dưới thành.” 


“Cuối cùng cũng trở về rồi!” Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một hơi, cười cười nói: “Chiêu đãi 
khách quý của chúng ta cho tốt vào.” Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi. 


Trang 2.036/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 8: Suy Nghĩ Cỏa Quách Nhật Niệm 
Thanh 


Ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, Nhạc Dương và Trương Lập bị trói gô cổ lên giá 
gỗ hình chữ “đại” [10]. Hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị, hầu như 
chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi, đến lúc nàu họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảu ra 
chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân giẫãm lên vũng nước, một binh sĩ lớn tiếng 
thông báo: “Tước Mẫu vương đến...” 


Nhạc Dương liền ngoác miệng ra mắng: “Tước Mẫu vương, ông là cái đồ tiểu nhân vong ơn phụ 
nghĩal Ông đối đãi với những khách nhân tôn quý nàu như thế đấu à? Đừng quên, Qua Ba Đại 
Địch ô vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho con gái ông đâu đấy nhé! Nếu để ông ấy biết 
chuyện ông nhốt chúng tôi trong này...” Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt, 
anh không thấy Tước Mẫu vương đâu, mà chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh, cùng với tên vu sư 
Khước Ba Ca Nhiệt từ đầu đến chân trùm kín trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều 
hành lễ với Quách Nhật Niệm Thanh như đối với Tước Mẫu vương. Bấy giờ, Nhạc Dương mới 
hiểu đã xảy ra chuyện gì, lập tức có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra. 


Quách Nhật Niệm Thanh cười giả lả: “Ai bảo ta vong ân phụ nghĩa? Ta là người tri ân nhất đấu 
nhé. Hả? Tên này làm sao thế? Làm hắn tỉnh lại đi chứ!” 


Trương Lập ở bên cạnh vì cõng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp đi 
trên cái giá gỗ hình chữ “đại”. Một thùng nước lạnh thấu xương giội từ đầu xuống chân, Trương 
Lập giật thót mình, mở mắt ra, liền trông thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng lù lù trước mặt, 
nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng. 


Nhạc Dương kinh hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào Quách Nhật Niệm Thanh, có trời mới biết 
tên lùn này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt hết sức thản 
nhiên, lắng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh, hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, 
những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu rất lâu rồi, vậu mà cả hai vẫn không hề có ý định 
chớp mắt dù chỉ một cái. 


Cuối cùng, Quách Nhật Niệm Thanh cất tiếng: “Ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi có 
điểm gì tốt. Luận về thân thủ võ công, ngươi thuộc vào hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của 
mình; luận tướng mạo, ngươi kém xa so với gã đội trưởng kia; luận tài trí, thậm chí ngươi còn 
không bằng tên nhãi bên cạnh đây. Rốt cuộc nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ? Rốt cuộc 
ngươi có gì hay ho chứ?” Quách Nhật Niệm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp 
mạnh lên đùi Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấu một cái, vẫn cứ bình tĩnh 
nhìn chằm chằm vào v như trước. 


Trong lòng Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng, Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây 
mới chính là Trương Lập, hắn biết từ lúc nào vậy? Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết hắn mới 
biết, hau ngay từ đầu đã biết rồi? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, tại sao lại ra tay với đội trưởng 
Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, đó chỉ là 
điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chỉ li? Trời đất ơi, tên lùn nàu đang định làm 


Trang 2.037/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gì vậy? 


Quách Nhật Niệm Thanh dồn sức nhấn vào mũi chân, giơ cánh tay lên cao hết mức, tát mạnh 
vào mặt Trương Lập, mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ 
không để ngươi chết dễ dàng như vậy, phải để ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới 
chết đi được. Ta sẽ khiến ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ 
được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tù. Khóc ởi, nhân lúc ngươi vẫn còn 
nước mắt, thì hãy khóc đi!” 


Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh, bình tĩnh đáp: “Từ 
khi ta biết ngươi chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng, Mã Cát không yêu ngươi, chỉ vì 
tướng mạo ngươi quá tầm thường, giờ đâu ta mới hiểu, Mã Cát không thích ngươi, là bởi ngươi 
có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào trong mắt, ngươi không 
xứng đáng làm người, ngươi là ma quở, vả lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn khuyết, tâm trí 
không được kiện toàn nữa.” 


Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu mỗi câu “Mã Cát không yêu ngươi”, y dửng dưng như không 
nói: “Chẳng hẻ chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi, nàng sẽ quên ngươi, à không, có lẽ nàng sẽ 
hận ngươi cả đời, đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì.” 


Trương Lập nói: “Ta đã làm những gì? Ta đã làm những gì?” 


“Kha kha...” Quách Nhật Niệm Thanh hít vào một hơi, cười gằn nói: “Bây giờ ngươi vẫn chưa 
làm, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi.” Y liếc mắt sang phía Nhạc Dương, chầm chậm 
nói tiếp: “Ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ 
bị hắn giết chết. Có điều, khả năng ấy rất nhỏ; sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ 
ai mà ngươi gặp trên đường, ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ, tàn bạo còn hơn cả loài 
súc sinh. Tất cả những gì khiến người ta sục sôi phẫn nộ, ngươi đều sẽ làm đầy đủ. Những dân 
làng đáng thương, không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi. Ngươi nói xem, Mã Cát liệu 
có hận một tên ác ma như vậy hau không?” 


Trương Lập nói: “Ta sẽ không làm những chuyện đó.” 


“Chà chà chà.” Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩu: “Điều này đâu phải do ngươi quyết định, 
ngươi sẽ quên mất mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì cả đâu, ngươi sẽ biến thành 
một con dã thú. Và trong cả quá trình ấy, thân thể ngươi sẽ như bị ngàn vạn con trùng kiến gặm 
nhấm từ bên trong, còn cả một vạn cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ ngươi nữa. Nhưng 
trước khi ngươi chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn nhất trần đời ấu, chúng sẽ không để cho ngươi 
chết. Chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi, vì vậu chúng sẽ điều khiển ngươi không ngừng 
giết chóc, giết chóc không ngừng, thấy có hay không hả? Có điều, đến lúc ấy rốt cuộc ngươi sẽ 
có cảm giác gì, trong mắt ngươi, liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất muốn được 
ngươi trả lời câu hỏi nàu, nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn còn có thể nói chuyện.” Dứt lời, lạnh 
lùng nhìn thẳng vào Trương Lập, chỉ nhìn một cái, rồi dứt khoát hạ lệnh: “Đừng để hắn cắn lưỡi 
tự vẫn.” 


Hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương cằm Trương Lập, khiến anh không 
thể ngậm miệng lại được, kế đó, liền nhét vào một cái gọng kìm sắt gỉ hoét, cố định chặt hai 
hàm răng anh lại, đồng thời, một tên vặn cái ốc bên cạnh gọng kìm đó. Miệng Trương Lập, liền 
càng lúc càng bị banh to ra. 


Trang 2.038/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khước Ba Ca Nhiệt nhấc bổng Quách Nhật Niệm Thanh lên cao ngang với Trương Lập, mặt đối 
mặt. Chỉ nghe Quách Nhật Niệm Thanh cười âm hiểm: “Chuẩn bị xong chưa? Cửa địa ngục sẽ 
mở ra cho ngươi ngay bây giờ đây!” 


Nhạc Dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là một 
chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên: “Đừng, ngươi muốn làm gì thì cứ làm với ta đâu 
này! Ta sẽ thau anh ấy gánh chịu nỗi đau đó, ngươi biến ta thành dã thú đi!” 


Quách Nhật Niệm Thanh ngoảnh đầu lại nói: “Hì hì, đúng là huynh đệ tình thâm, không biết khi 
hắn cắn vào cổ họng ngươi, ngươi có còn nghĩ như vậu không nhỉ? Hay là, trước khi điều đó xảy 
ra, ngươi đã giết hắn rồi? Ha ha, cứ ở đó mà nhìn đi, đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy 
trăm năm rồi, hiếm có lắm đấy!” Y vừa dứt lời, Khước Ba đã nhấc y lại gần hơn nữa, để y lại gần 
sát Trương Lập. 


Quách Nhật Niệm Thanh há miệng, lè lưỡi ra. Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ 
hãi, nhưng rốt cuộc vẫn phải run lên trước những tà thuật sử dụng cổ độc kỳ quái ghê rợn này. 
Hướng đầu lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh chĩa tới, chính là cái miệng đang không thể nào 
khép lại của anh! Hai mắt Trương Lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới. Dù tầm nhìn 
hạn hẹp, anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh không giống 
người thường, mà là màu xanh đen; vết hầu không ngừng nhấp nhô lên xuống, đầu lưỡi hơi 
run run, không ngừng phát ra những âm thanh giống như thể đang nôn mửa, tựa hồ có gì đó 
đang chui ra từ sâu bên trong cổ họng  vậu. 


Ra rồi, một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập, và cũng không biết 
phải hình dung như thế nào bò ra từ sâu bên trong cuống họng của Quách Nhật Niệm Thanh. 
Chỉ thấy nó to như đầu ngón tay, nhìn bộ dạng ngọ nguậy ấy, không ngờ lại là một vật sống! 
Nhất thời, Trương Lập quên cả sợ hãi, hoặc cũng có thể nói là đã sợ đến ngây ngốc cả người ra 
thì chính xác hơn. Thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy, thì giống như một con giun sán, 
màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt. Nó cũng nhích động theo cách của loài giun sán, nửa 
thân sau co lại, nửa thân trước duỗi ra, nhúc nhích từng chút từng chút một; nhưng chính diện 
phía trước, lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương, vô số cái răng trông như những 
móc câu ngược xếp theo hình xoắn trôn ốc; trên lưng nó, tựa như mưng đầy chất mủ, màu sắc 
lốm đốm. Khi nó di chuyển, bên trong những cái bọc mủ ấy dường như còn có thứ gì chao qua 
chao lại. Con vật như là giun sán ấu bò ra khỏi khoang miệng Quách Nhật Niệm Thanh, ngẩng 
đầu lên cảm nhận gì đó, rồi lập tức nhằm thẳng vào miệng Trương Lập! 


Trương Lập nín thở, hụ vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy, nhưng chẳng có 
tác dụng gì, dường như nó đã nhận được lời triệu gọi nào đấy, cứ thế ngọ nguậy thân thể, không 
hề khách khí hướng về phía miệng Trương Lập và nhúc nhích từng đốt từng đốt mội. 


Còn trong mắt Nhạc Dương, đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống quả mướp đắng bao 
tử, nửa thân sau thì giống như con rết. Anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bò vào miệng Trương 
Lập, sau đoạn thân giống thân rết còn đeo theo một cái dâu dài như thể cuống rốn. Giờ đâu, 
miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh, được nối liền với nhau bằng cái cuống rốn 
ấu, bên trong đầu những vật thể dạng hạt, hình như quả trứng, thậm chí còn có thể trông thấu 
những hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuống rốn nữa. Nhạc Dương lòng 
nóng như có lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Anh chỉ hụ vọng Trương Lập có 


Trang 2.039/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể cắn vỡ gọng kìm thép, nghiến chết con sâu tởm lợm đó cho rồi, nhưng rõ ràng khả năng ấy 
là không thể. 


Trương Lập đang vùng vẫu một lần cuối với con sâu quái dị. Anh cảm thấy thân thể nâần nãn thịt 
của nó chui vào sâu bên trong khoang miệng mình, đang chuẩn bị bò xuống theo lối cổ họng. 
Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khiến cổ họng mình nghẹn chặt, hụ vọng có thể ghìm 
con sâu đó lại. Nhưng cũng vô dụng, anh nhanh chóng cảm thấy con sâu đó há miệng ra, để lộ 
hàm răng sắc nhọn rồi chui mạnh xuống như một mũi khoan. “Á, khặc, oe, ọe...” Trương Lập 
định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài, không ngờ chỉ khạc ra một đống nước bọt 
pha lẫn với máu, con sâu đó lại càng chui xuống sâu hơn. Liền ngay sau đó, Trương Lập cảm 
nhận được một cách rõ rệt, cổ họng mình trống không, như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa 
to vậy, “soạt soạt”, một chuỗi dài đeo sau đuôi con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng 
Trương Lập. Anh ho lên sặc sụa, nhưng chỉ oe ra được một đống nước bọt máu mà thôi. 


Tim Nhạc Dương thắt lại, chỉ nghe anh thất thanh kêu lên: “Trương Lập!” Nhưng Trương Lập 
thì chợt thấy nhẹ cả người, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ 
nữa. 


Sau khi con sâu gớm guốc ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức 
giật lấu cái túi da trên tay một tên binh sĩ đứng cạnh, mở nắp ra uống từng ngụm từng ngụm lớn. 
Là rượu, rượu mạnh, Nhạc Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. 


Khước Ba Ca Nhiệt đặt Quách Nhật Niệm Thanh xuống. Y vừa tu rượu ừng ực từng ngụm lớn, 
vừa ra lệnh: “Lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên chuyện này đi.” Khước Ba Ca Nhiệt gật đầu tỏ 
vẻ ụ đã biết phải làm gì rồi. Ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên đánh mạnh vào đầu làm 
Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước Ba bỏ gọng kìm sắt trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra 
hiệu cho các binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. Còn Quách 
Nhật Niệm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang lên tiếng 
nôn oe và tiếng đổ nước uống ừng ực. 


Nhạc Dương thẫn người ra, anh nhìn Khước Ba Ca Nhiệt động thủ trên thân thể Trương Lập, 
các dòng suụ nghĩ trong đầu rối loạn bời bời: “Trương Lập trúng cổ độc rồi, con sâu đó đã chui 
vào bên trong... cái thứ ấu đã chui vào bên trong... không, may ra còn cứu được, nhân lúc này, 
bảo anh ấy nôn nó ra...” 


Nghĩ tới đây, Nhạc Dương lập tức hét lớn: “Trương Lập! Trương Lập!” 


Mới gọi được hai tiếng, Khước Ba đã trừng mắt nhìn anh nói: “Câm miệng! Ngươi muốn bị móc 
lưỡi ra hay bị đánh ngất xỉu như hắn hả?” 


Nhạc Dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không thể làm gì được, cũng không có 
cách nào giúp Trương Lập. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng 
động tác của Khước Ba Ca Nhiệt, từng chỉ tiết nhỏ nhặt nhất. Biết đâu, biết đâu pháp sư Tháp 
Tây lại có cách gì đó, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây... vì vậu, Nhạc Dương tức thì 
ngậm miệng lại, mở to mắt ra. 


Quách Nhật Niệm Thanh mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu còn dính trên mép, cất 
tiếng hỏi: “Sao rồi?” 


Trang 2.040/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khước Ba gật đầu: “Xong rồi.” 


Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Tốt lắm.” Ánh mắt y lướt qua, nhìn Nhạc Dương nói: “Nhốt hai 
bọn chúng vào với nhau.” Kế đó lại bước đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải 
cười: “Cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt, sau khi hắn tỉnh lại sẽ 
không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa. Sao hả, có muốn nói với hắn không? Các ngươi là 
anh em tốt cơ mà, hay là... nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi! Để hắn chết một 
cách nhẹ nhàng không đau khổ. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không 
biết đâu đấy, quyền quyết định nằm cả trong tay ngươi... khục khục.. ha ha ha...” 


Quách Nhật Niệm Thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa, trong gian ngục thất tối tăm chỉ còn 
vắng lại tiếng cười kệch cỡm của . 


“Bich...” “Bịch...” Trương Lập, Nhạc Dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hôi thối ngập 
ngụa như hai bao cát. Nhạc Dương không để ú gì đến vết thương đang đau đớn của mình, vừa 
rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần Trương Lập, hét lên: “Trương Lập! Trương Lập?” Mới 
kêu được hai tiếng, anh sực nhớ lại lời Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói: “Tình cảnh sau khi hắn 
tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy...” Nhạc Dương sờ thấy chân Trương Lập, 
mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh. Trương Lập vẫn nằm 
vên tĩnh ở đó, chẳng khác nào một người bình thường đang sau ngủ, nhưng sau khi anh tỉnh lại 
thì sao? Nhạc Dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong 
phim, khó nhọc nuốt ực một miếng nước bọt. “Chắc là không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậu 
chứ?” Anh thầm nhủ trong lòng, rồi lại vỗ vỗ lên người Trương Lập, tiếp tục gọi: “Trương Lập... 
Trương Lập... ” 

Trương Lập từ từ tỉnh lại, há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. 
Nhạc Dương Đất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, đưa 
mắt nhìn quanh một vòng, sau đó thấy Nhạc Dương, liền hỏi: “Sao chúng ta lại ở đâu?” 


Thấy thần trí Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, Nhạc Dương thở phào một hơi, vội hỏi: “Chúng ta bị 
bắt, đây là nhà lao, anh còn nhớ không?” 


Trương Lập ngọ nguậy bò dậy, Nhạc Dương bèn nhích lại kéo anh dựa vào vách tường. Trương 
Lập nói: “Tôi nhớ... chúng ta bị trói trên giá gỗ, hình như có người nào đó bước tới, sau đó... 
sau đó thì không nhớ gì nữa.” 

“Thật sự không nhớ được gì hả?” Nhạc Dương khẽ thở nhẹ một hơi, kế đó lại lập tức nói: “Đừng 
nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó, mau lên, oe nó ra đi!” 

“Cái gì thế?” 

“Mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã, nôn ra rồi tính sau.” Nhạc Dương giúp Trương Lập dùng cách 
lấy ngón tay móc họng, Trương Lập chống tay vào tường nôn oe một lúc lâu, nhưng ngoài nước 
ra thì chẳng có gì hết. Nhạc Dương thấu vậu, liền ủ rũ dựa vào tường, thầm nhủ: “Tiêu rồi, tiêu 
rồi, không nôn ra được rồi.” 


Lúc này, Trương Lập đột nhiên nói: “Hình như tôi nhớ ra rồi, Quách Nhật Niệm Thanh! Quách 
Nhật Niệm Thanh, dường như đó không phải là ảo giác, có đúng là hắn không?” 


Nhạc Dương gật đầu, Trương Lập lại nói: “Bọn chúng cho tôi ăn gì vậu?” 


Trang 2.041/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tóm lại không phải là thứ tốt lành gì đâu.” 
Trương Lập nhíu mày nói: “Bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi! Cậu thì sao?” 
Nhạc Dương đáp: “Tôi không sao, anh cũng chớ nên lo lắng quá, thế nào cũng có cách mà.” 


Trương Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vội hỏi: “Sao Quách Nhật Niệm Thanh lại 
xuất hiện ở đây? Lẽ nào, Tước Mẫu vương đang bao che cho hắn? Không, chuyện này không 
thể. Lẽ nào, hắn đã chiếm được thành Tước Mẫu rồi? Vậy thì, bọn Cường Ba thiếu gia... còn cả 
pháp sư Á La nữa...” 


Nhạc Dương nói: “Có vẻ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được, có lẽ, những 
người khác không ngu như chúng ta.” 


Trương Lập ảo não nói: “Đều tại tôi cả, dẫn cậu đến bên dưới gào hét ầm ï.” 


“À...” Nhạc Dương nói: “Anh cũng không cần phải tự trách mình, nếu có trách, thì chỉ trách tôi 
không nghĩ đến mà thôi.” Anh đấm mạnh một cú lên cái cột gỗ, làm bụi rơi xuống lả tả trong 
phòng giam: “Thật đáng chết, không ngờ lại liên tiếp không nghĩ ra mấy bước trong âm mưu 


của hắn!” 


Trương Lập nói: “Năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra 
chuyện gì? Chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Niệm Thanh đã nhằm lẫn tôi với đội trưởng 
Hồ Dương hay sao?” 


Nhạc Dương lắc đầu: “Tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu đã không định nhắm vào 
một người xác định trong nhóm chúng ta rồi. Hắn nhìn ra được, chúng ta là một nhóm, cũng 
nhìn ra quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết, nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, những người 
còn lại nhất định sẽ phản kích, vì vậy, hắn mới bày ra một độc kế liên hoàn. Ngay từ đầu, hắn 
đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi!” 


Trương Lập kinh hoảng thốt lên: “Cậu nói gì hả?” 


Nhạc Dương nói: “Giờ thì tôi có thể xâu chuỗi toàn bộ sự kiện này lại rồi! Quách Nhật Niệm 
Thanh sớm đã muốn soán ngôi của Tước Mẫu vương, trong thành Tước Mẫu này, đại khái hắn 
chỉ e ngại có Đại Địch ô Thứ Kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc vương mà thôi, vì vậy, khi 
phát hiện ra một tên trong đội nhảy dù tiên phong của Merkin, hắn liền bí mật sắp xếp một 
hành động ám sát nhằm vào Đại Địch ô Thứ Kiệt, chỉ tiếc là đã ám sát thất bại, tên thủ hạ của 
Merkin cũng chạy mất. Lúc đó, hắn chắc đã nghe được chuyện của anh và Mã Cát, vì vậy, trước 
khi chúng ta đến Tước Mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh, thế nên hắn mới vu vạ tội ám 
sát Đại Địch ô Thứ Kiệt lên đầu chúng ta. Có điều, lúc đó, hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền 
sinh sát trong tau, nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi, mau thay lại có pháp sư Á La thoát 
được, Tước Mẫu vương mới không bị lời nói một phía của Quách Nhật Niệm Thanh làm cho mê 
hoặc hoàn toàn. Tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy một kế không thành, lại bày ra kế khác, lợi 
dụng việc trị liệu bệnh mắt cho công chúa và giải độc cho Cường Ba thiếu gia để đâm bị thóc 
chọc bị gạo, gây ra mâu thuẫn. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn, chúng ta không trúng kế, 
đồng thời lúc đó pháp sư Á La cũng đã đoán được, Qua Ba Đại Địch ô chính là pháp sư Tháp 
Tây, chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra. Ngay khi ấu, Quách Nhật Niệm Thanh liền 
lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng, một là chúng ta mời được Qua Ba Đại Địch ô đến Tước 


Trang 2.042/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫu; hai là chúng ta không thể mời ông ấy. Một mặt, hắn phái người ngấm ngầm ngăn trở hành 
trình của chúng ta, mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Yaca, để chúng ta không thể 
tiếp xúc với Qua Ba Đại Địch ô, sau khi một loạt hành động này thất bại, hắn bèn quyết định hạ 
độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc Mẫn Mẫn.” 


“Đợi chút đã,” Trương Lập nói: “Ý cậu là, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống 
rồi à?” 


Nhạc Dương gật gật đầu, nói: “Không thể không thừa nhận, tên Quách Nhật Niệm Thanh này, 
tâm tính quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn, tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng 
tượng của mỗi chúng ta. Rất có thể, ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau làm 
con tin, hắn đã phát hiện quan hệ của mỗi người trong nhóm chúng ta đều hết sức chặt chẽ, 
không thể chia tách, đồng thời cũng ý thức được rằng, nếu hắn giết chết bất cứ người nào trong 
nhóm, đều sẽ khiến tất cả những người còn lại phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu 
việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng lúc hành động, hắn cho rằng binh lực của Tước 
Mẫu cũng khó bề ngăn cản nổi, hoặc giả sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vì vậy mới bày ra một kế 
hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm, sau đó giả bộ chạy trốn, vừa khiến 
chúng ta phẫn nộ sục sôi, lại không thể phát tiết vào đâu được, đồng thời khiến chúng ta nghĩ 
rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm 
tâm lú dễ xúc động, dễ phạm phải sai lắm của người đang trong tâm trạng phẫn hận. Có thể 
hắn đã gặp phải Merkin trước chúng ta, thông qua cách ăn nói và cử chỉ của Merkin mà biết 
được quan hệ của kẻ này với nhóm chúng ta, vì vậy liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường 
cho chúng ta, và cả bọn đã mất tích nữa, xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm Thanh. Vậy 
nên, chúng mới dẫn chúng ta truy theo hướng đi của bọn Merkin. Vì cả hai bên đều không phải 
người của hắn, kết quả tết nhất đối với Quách Nhật Niệm Thanh, dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu 
thương. Trong kế hoạch này, hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay, dù ai thắng ai thua, 
thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Đồng thời, khi chúng ta ác đấu với Merkin, hắn lại dẫn 
theo binh sĩ trung thành với mình, công chiếm vương cung Tước Mẫu. Bao năm nay hắn vẫn là 
thống soái của quân đội Tước Mẫu, nắm giữ thực quyền trong tay, vì vậu, kết quả của trận chiến 
nàu sớm đã được xác định từ lâu rồi.” 


Trương Lập thắc mắc: “Vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt, lại còn mất 
công làm bao nhiêu chuyện nữa?” 


Nhạc Dương nói: “Trước đây hắn nghĩ cách khiến công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Yaca, 
tất cả đều là vì để toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên, bình ổn. Giờ mắt công chúa đã 
từ từ hồi phục, âm mưu của hắn cũng đã bại lộ, hắn cần gì phải che giấu nữa. Chọn lúc này để 
hành động là rất chính xác, một là vì Tước Mẫu vương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự, hai 
là bởi chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo Merkin, nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề, lúc ấu chỉ 
có thể trở lại nơi an toàn gần nhất, cũng chính là Tước Mẫu, vừa khéo hợp với ú hắn.” 


Trương Lập nói: “Sao hắn biết Merkin sẽ đến?” 


Nhạc Dương lắc đâu: “Hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp, vì vậy tôi mới nói tên 
Quách Nhật Niệm Thanh đáng sợ, chỉ tình cờ gặp một lần, mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác 
độc chu toàn đến thế rồi. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán 
đoán lòng dạ con người, đều ở trên tôi một bậc. Nếu Merkin không đến, tin rằng hắn cũng đã 
chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém. Tóm lại, từ đầu chí cuối hắn vẫn 


Trang 2.043/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


luôn nắm bắt toàn cục, bày mưu tính kế khiến chúng ta không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì, 
đợi khi nghĩ đến điểm đó, thì tất cả đều đã quá muộn.” 


Trương Lập thở dài nói: “Tên lùn này, thật sự quá đáng sợ. Tôi thấy lo cho Cường Ba thiếu gia 
quá. ” 


Nhạc Dương cũng nghỉ hoặc nói: “Theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất 
mới phải chứ nhỉ, nhóm của Cường Ba thiếu gia và pháp sư À La, rết cuộc đã đi đâu?” 


Trang 2.044/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 9: Tốt Cho Đa Số 


Trác Mộc Cường Ba vẫn đang chạy, nhờ có pháp sư Tháp Tây chỉ hướng, bọn họ đã mấy lần 
tránh khỏi cảnh khốn cùng, mấy lần bị rơi vào vòng vây của bọn người Lỗ Mặc rồi lại mấy lần 
xông ra ngoài. Hai bàn tau Lữ Cánh Nam đầy vết máu, cô cũng không đếm được rốt cuộc mình 
giết chết bao nhiêu con Lỗ Mặc nữa rồi. Đám truy binh bám đuổi sau lưng dẫn dân bớt đi, nhưng 
họ hiểu rất rõ, giờ đây mình cách Tước Mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn 
nghe thấy tiếng kêu của người Lỗ Mặc thì trời đã tờ mờ sáng, ba người bọn Trác Mộc Cường Ba 
bám trên một thân cây lớn thở hổn hển lấu sức, song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, nơi này 
vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp 
Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm, cuối cùng đã bỏ rơi được bọn Lỗ Mặc ấu. 


Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính đeo mắt, nhưng khoảng cách quá xa, họ đã ra 
khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị nàu từ lâu. Gã quay sang hỏi Lữ Cánh Nam: “Chúng ta giờ 
đang ở đâu vậy?” 

Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói: “Không rõ, có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên.” 

Di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tâu Mễ 
lần thứ hai. Nơi nàu nằm ở giữa Tước Mẫu và thôn Công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt 
của lũ chim khổng lỏ. Pháp sư Tháp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người, nói: “Hai người 


nghỉ ngơi giây lát đi, để ta canh chừng cho.” 


“Không được.” Trác Mộc Cường Ba nói: “Nơi này vẫn là địa bàn của người Lỗ Mặc, làm vậy quá 
nguy hiểm.” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Vậy ú cậu là?” 
Lữ Cánh Nam hiểu ý, đáp thay Trác Mộc Cường Ba: “Anh muốn đến di tích?” 


Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: “Đúng thế, bọn Lễ Mặc không thể lên được, mà vách đá cũng 
bị bom nổ nát rồi, lũ chim khổng lô sẽ không tới đâu, đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi.” Gã 
ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Không biết mấy người pháp sư Á La thế nào rồi?” 


Lữ Cánh Nam mỉm cười: “Yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu, giờ chắc là đã bình yên đến được 
Tước Mẫu rồi.” 
Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người lên, nhìn về phía Tước Mẫu: “Hụ vọng là vậu.” 


Lữ Cánh Nam cũng đứng lên theo gã, nói: “Đi thôi, nhân lúc này cơ thể chúng ta vẫn còn cầm 
cự được.” Cô biết, một khi dừng lại, tinh thần và thể lực con người sẽ tiêu hao cực nhanh. 


Pháp sư Tháp Tây khen ngợi: “Hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào tinh thần tốt vậy đấy.” 
Trác Mộc Cường Ba cõng ông lên, mỉm cười, cũng đã lâu lắm rồi không ai gọi gã là người trẻ 
tuổi nữa, Lữ Cánh Nam cũng mỉm cười. Hai người bắn dây móc, tiếp tục tìm đường trong rừng 
rậm, chưa được bao xa, Lữ Cánh Nam chậm lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trác Mộc 
Cường Ba tưởng rằng thể lực cô đã không cẩm cự nổi, bèn hỏi: “Còn cố gắng được nữa không?” 


Trang 2.045/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam hỏi ngược lại gã: “Anh có thấy, xung quanh... cảm giác rất quen không?” 


“Vậy à?” Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng quan sát, câu vẫn là câu, đất vẫn là đất, làm gì 
có cảm giác quen thuộc chứ? Gã lắc đầu đáp: “Không nhận ra.” 


^s 1 


Lữ Cánh Nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nói: “Theo tôi.” Được chừng hai trăm mét 
nữa, cô chỉ tau về phía trước nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, đi lên con dốc nhỏ này, phía dưới sẽ 
có một dòng sông.” 


Tới khi leo lên đỉnh dốc, quả nhiên phía dưới là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, còn phía 
bên kia sông, quả núi hình như một cái đỉnh khổng lỗ sừng sững hiện ra trước mắt. Trương Lập 
kinh ngạc thốt lên: “Công Nhật Lạp! Chúng ta đã chạy về đến Công Nhật Lạp rồi!” 


Vào trong làng, không thấu Mã Cát đâu, chắc là đã đi chăm sóc cho các bệnh nhân rồi, có người 
làng nhiệt tình bèn chạy đi báo tin cho cô. Địch ô An Cát Mẫu cũng đến thăm họ. Pháp sư Tháp 
Tây nói, hai người bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã rất mệt mỏi, ông sẽ trả lời các câu hỏi của 
dân làng, để bọn họ nghỉ ngơi. 


Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm giác rã rời cuối cùng cũng bùng lên không thể khống chế 
nổi nữa. Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, 
lại bò dậy, hụ vọng thôn Công Nhật Lạp có thể phái người đến Tước Mẫu xem thế nào, nếu tìm 
được những người còn lại trong nhóm thì nhắn với họ, mình đã bình yên đến Công Nhật Lạp, 
đừng lo lắng. Sau đó, gã đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam đã thiêm thiếp ngủ một cái, rồi cũng 
nhanh chóng chìm vào giấc nồng. 


Khu vực gần Thác Nhật. 


Merkin, Soares, Max lần lượt chạy ra, người nào người nấu quần áo rách bươm, máu bẩn dính 
đầy mặt. Chỉ nghe Merkin cằn nhằn: “Sau nàu chưa chắc chắn chuyện gì thì tuyệt đối đừng làm 
trò thí nghiệm nguy hiểm này nữa! Suút chút nữa cả bọn đã bị thí nghiệm của anh hại chết rồi 
đấu!” 


Soares cười khùng khục. Max đảo mắt một vòng, ghi nhớ trong lòng, lúc nàu, chợt nghe thấu 
tiếng sóng rào rạt như tiếng hát. Hắn vội nói: “Ông chủ, xem ra sắp đến chỗ thắt nút đó rồi, đâu 
là nơi duy nhất để sang bờ hồ bên kia, chỉ có điều...” 


“Chỉ có điều gì?” 


“Chúng ta cứ vậy bỏ qua cho cái tên đã bày kế hãm hại mình sao? Có phải quay lại trả thù hắn 
không?” Max lại lộ ra bộ dạng há hốc miệng, lưỡi hơi lè lè ra, mắt trợn tròn lên, gật đầu lia lịa. 


Merkin “hừ” khẽ một tiếng, nói: “Mày là cái thằng ngu, quay lại trả thù hắn thì được cái gì chứ? 
Hắn có thể cho chúng ta cái gì? Đây là một cơ hội, màu có hiểu hay không hả? Tên lùn đó sẽ 
giữ chân bọn Trác Mộc Cường Ba, còn cái chúng ta muốn tìm, là Bạc Ba La thần miếu... Bạc Ba 
La thần miếu, hiểu không hả?” 


Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm, Trương Lập 
nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ được đến hai vạn 
sáu nghìn hay bảy nghìn, rồi cũng ngủ mất. Khi tỉnh lại lần nữa, anh chỉ thấy trong nhà lao 
không một bóng người, đèn đuốc đều đã tắt cả, mấy cột sáng chiếu qua những lỗ nhỏ trên tường 


Trang 2.046/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


luồn vào, khung cảnh xung quanh lờ mờ hư ảo, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Nhạc Dương vỗ vỗ lên 
cái đầu nặng như đeo đá của mình, loạng choạng đứng lên. 


“Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ.” Ở phòng giam bên cạnh cất lên một giọng nói già nua. 
Nhạc Dương giật thót mình: “Ai thế?” 
Âm thanh già nua ấy lại nói: “Cậu là... người đi cùng với Trác Mộc Cường Ba phải không?” 


Nhạc Dương chạy đến bên cạnh chấn song nhìn sang, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che 
kín mặt, toàn thân đầm đìa máu bị đóng đỉnh trên giá gỗ hình chữ thập, mười ngón ta xòe ra, 
móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắt như cái móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai 
ông ta. Một cột ánh sáng chảm chậm nhích đến mu bàn tay ông già, bấy giờ Nhạc Dương mới 
nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải móng tay, mà là mười cái đinh sắn đóng từ đầu 
ngón tay vào trong xương. 


Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ ấu, Nhạc Dương ngẩn người, nhất thời cũng không nghĩ 
ra đó là ai. 


Ông già ấu khe khẽ ngoảnh đầu lại, nói: “Chỉ có mình cậu thôi à? Trác Mộc Cường Ba đâu? Đã 
chạy thoát rồi à?” 


Nhạc Dương giật bắn mình, thì ra hai hốc mắt ông già ấu đã sâu hoắm, bên trong rỉ máu, lúc nói 
chuvện, trong miệng cũng ngập đầy máu tươi. Ông ta đã bị móc hai mắt, cả hàm răng cũng bị 
nhổ đi từng chiếc, từng chiếc một. Lúc này, hình xăm trên mặt ông già đã nhắc nhở Nhạc 
Dương, anh thất thanh thốt lên: “Đại Địch ô! Ông là Đại Địch ô Thứ Kiệt!” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nở ra một nụ cười an ủi, tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ này mới gặp một 
lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạnh gai cả người, vội truy vấn: “Kẻ nào làm vậy? Quách 
Nhật Niệm Thanh? Hắn... hắn là đệ tử của ông cơ mà? Sao hắn có thể làm vậy?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt chảm chậm nói: “Đứa trẻ ấu, là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc. Nó hiểu 
rất rõ đạo lý, không phải bạn bè thì chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch phải dứt khoát, vì vậu, xưa 
nay nó chưa bao giờ mềm lòng.” 

Nhạc Dương nói: “Nếu là kẻ địch, thì cứ giết đi là xong, tại sao hắn còn đối xử với ông thế này? 
Hắn muốn đoạt được thứ gì đấy của ông à?” 

Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Cậu thông minh lắm, tư duy cũng rất mẫn tiệp, làm ta không khỏi nhớ 
đến Quách Nhật Niệm Thanh hồi nhỏ. Đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta, là muốn biết Ca 


Mã Cơ Bạch Đăng đang ở đâu. Vả lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây, 
chắc hẳn cũng là điều nó muốn làm từ lâu rồi.” 


“Ca Mã Cơ Bạch Đăng?” Nhạc Dương nghi hoặc hỏi. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt giải thích: “Ca Mã Cơ Bạch Đăng là tên của Tước Mẫu vương, ông ấu đã 
dẫn theo công chúa An Cát Mẫu bỏ trốn rồi.” 


Nhạc Dương cũng thấy được an ủi phần nào, phàm là chuyện gì có uy hiếp đối với Quách Nhật 
Niệm Thanh, anh đều cảm thấy thống khoái. Kế đó, anh lại hỏi: “Tại sao hắn lại coi ông là kẻ 
địch lớn nhất chứ?” 


Trang 2.047/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Ta là người duy nhất ở Tước Mẫu có thể nói chuyện với thần minh, lời 
của ta, có thể quuết định hành vi của Tước Mẫu vương; ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều bí 
pháp có thể khiến con người sống, hoặc chết đi, cậu nói xem, vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn 
nhất chưa?” Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó khiến mình rất tự hào, 
chảm chậm nói: “Đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết là nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ 
nó đã theo Bạch Đăng học cách điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quan. Rồi nó 
trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân vạn mã, 
chưa từng thất bại một lần. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần 
minh, chưởng quản sinh tử, nếu chẳng phải thể hình nó hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một 
người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm đã sùng bái nó như là thần thánh rồi.” 


Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thậm chí 
còn ngờ vực không hiểu có phải tiếng Tạng cổ của mình dốt quá nên nghe lầm hay không? Hay 
là ông già này bị giày vò tàn độc quá, tinh thần rối loạn? Bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi 
Quách Nhật Niệm Thanh nữa? Nhạc Dương lắp bắp hỏi: “Địch ô đại nhân, tôi, tôi có nghe lầm 
không vậy? Vừa nãy dường như ông đang nói, tên Quách Nhật Niệm Thanh rất khá? Hắn ta xấu 
xa như vậy cơ mà, đã khiến ông ra nông nỗi này... lẽ nào, ông vẫn còn khen ngợi hắn?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt không ngờ lại đáp rằng: “Cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Hằng ngày 
chúng ta đều ăn các loại thịt, đối với những loài động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấu, hành vi 
của chúng ta, có thể coi là chính nghĩa hay không? Dã thú trong rừng sâu bắt trộm gia súc của 
chúng ta, hoặc ăn thịt người, vậy thì gọi là tà ác xấu xa, con người ăn thịt dã thú, lẽ nào lại là 
chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu? Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ, chính nghĩa chỉ là một từ tương 
đối, ý nghĩa của nó, chỉ là tốt cho đa số mà thôi. Hai nước giao chiến, bên thất bại gọi những kẻ 
giết nhiều người của phe địch là ác ma, còn bên thắng lợi lại gọi đấy là anh hùng, cái gì mới là 
chính nghĩa? Vả lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình 
mà thôi, ngoài con người ra, còn loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hau 
không?” 


Nhạc Dương bực tức nói: “Hắn mà tốt cho đa số à?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu nói: “Đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh là do chúng 
ta nuôi lớn, nó rất có năng lực, ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải độc đáo 
của riêng mình, vượt trên hẳn các đời Tước Mẫu vương trước. Ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của 
nó, Langbu sẽ vượt xa Yaca, trở thành vương quốc cường thịnh nhất.” 


Nhạc Dương phản bác: “Hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn 
như thế đối phó với chính thầy dạy mình, ông cho rằng, hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao? Cho 
dù hắn rất có năng lực, thì sợ rằng cũng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà 
thôi. Tôi tin rằng, chẳng có ai hụ vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Vả lại, cho dù 
hắn có thể hoàn toàn chinh phục Yaca, sau đó thì sao? Sau đó thì hắn sẽ làm gì? Với sự tàn bạo 
ấu, sợ rằng hắn sẽ trở nên hoang dâm vô đạo, biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng 
cho dân chúng mà thôi. ” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu nói: “Không, ta hiểu rất rõ đứa trẻ này, tâm địa nó rất lương thiện. 
Hôm nay có thể nó bỉ ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì, chúng ta đối địch với nó; 
nếu nó coi cậu như bạn hữu, cậu sẽ phát hiện, cho dù cậu làm gì, cũng đều hết sức thuận lợi, bởi 
vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu, nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Nó sẽ tốt với 


Trang 2.048/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dân chúng Tước Mẫu, về điểm này thì cậu phải tin ở ta.” 


Nhạc Dương sắp phát điên lên đến nỗi, anh giẫm chân nói: “Nếu đã là vậy, tại sao các người 
không trực tiếp giao luôn thần quyền và vương quyền cho hắn ởi, sao phải để hắn gây ra bao 
nhiêu chuyện như thế?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nghiêm nghị nói: “Các cậu không hiểu đâu, muốn đào tạo một người, đặc 
biệt là một vị vương giả, không chỉ phải đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải 
đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa. Trong lịch sử Tước Mẫu, xưa nay chỉ có vị vương nhu 
nhược kém cỏi nhất, mới kế vị sau khi người đi trước già lão qua đời. Vị vương giả có năng lực 
thực sự, mỗi lần đều sử dụng vũ lực để giành lấy vương vị. Chỉ có điều, bọn họ đều không làm 
được tốt, được hoàn thiện như Quách Nhật Niệm Thanh. Với số người tốt nhất, nó đã hoàn 
thành việc thay đổi vương quvên trong thời gian ngắn nhất. Vốn dĩ, nó còn dự định làm tốt hơn 
nữa cơ, nhưng các cậu đến đây, đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn, những chuyện này, chúng ta 
đều biết hết.” 


Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh và Khước Ba Ca Nhiệt ngồi bên một 
bức tường, câu chuyện của Nhạc Dương và Đại Địch ô Thứ Kiệt trong nhà lao vắng ra rõ mồn 
một. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt: “Lão già này cũng biết ăn nói thật đấu, hay là cố ý để 
cho ngươi nghe? Lẽ nào, lão ta vẫn chưa muốn chết, còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa? 
Chẳng lẽ lão không biết làm vậy chỉ khiến lão càng thêm đau khổ thôi à? Thật không hiểu lão ta 
nghĩ gì nữa. ” 


Quách Nhật Niệm Thanh sầm mặt xuống, không nói gì. Khước Ba Ca Nhiệt thấy có vẻ không 
ổn, vội vàng ngậm miệng. 


Nghe Đại Địch ô Thứ Kiệt giải thích, Nhạc Dương rốt cuộc cũng không còn gì để nói. Những 
điều Quách Nhật Niệm Thanh làm là vì tốt cho đa số hay sao? Đối với Nhạc Dương, chuyện nàu 
thật chẳng khác nào một trò đùa. Anh trầm mặc hỏi lâu, đột nhiên sực nhớ ra một việc, vội vàng 
hỏi: “Địch ô đại nhân, tôi không nói chuyện Quách Nhật Niệm Thanh với ông nữa, hắn đúng 
cũng được, sai cũng được, chúng tôi chỉ là khách qua đường, cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng 
lúc nàu, bạn tôi đã trúng phải cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh...” Anh cảnh giác liếc sang 
phía Trương Lập, thấy Trương Lập vẫn đang ngủ, mới hạ thấp giọng xuống thì thào: “Không 
biết ông có cách nào cứu anh ấu không.” 


“Hả?” Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Kể lại tình huống lúc cậu ấy trúng cổ độc cho ta nghe xem 
nào. ” 


Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một 
nửa, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời, vả lại còn nói không sai một chút nào những gì 
Nhạc Dương nhìn thấy. Thấy vậy, Nhạc Dương cả mừng, tưởng rằng phen này Trương Lập được 
cứu rồi, không ngờ, Đại Địch ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên: “Không ngờ... thật 
không ngờ, lại là Tang ân cập oa, đây là thuật cổ độc đã thất truyền, đứa nhỏ Quách Nhật Niệm 
Thanh, không ngờ nó lại tìm được cổ trùng, còn học được cách nuôi dưỡng nữa, rốt cuộc nó làm 
như thế nào nhỉ?” 


Nhạc Dương chẳng còn tâm tư đâu để ý đến lời cảm khái ấu của Đại Địch ô Thứ Kiệt, nôn nóng 
thúc giục: “Đại Địch ô, Đại Địch ô, thế nào? Loại cổ độc nàu có cách gì giải trừ được không?” 


Trang 2.049/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đại Địch ô Thứ Kiệt chậm chậm lắc đầu: “Tang ân cập oa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính, tau 
mọc vuốt sắt, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng, đầu óc mê loạn, bị đâm bị chém, tưởng là đã 
chết, gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh, tuần hoàn sống lại... thứ nàu cũng giống như Đại thanh 
liên cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm, ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng 
thấy bao giờ, mà trong truyền thuyết, nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi.” 


Nhạc Dương cuống cuồng nói: “Ông... ông nghĩ lại xem, có phải nhớ lầm không? Sao lại không 
có cách phá giải chứ? Nhất định là có cách mà! Con sâu ấy cũng không to lắm, giết chết nó là 
được chứ gì?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lại lắc đầu: “Con sâu mà cậu nhìn thấy đó, bản thân không thể gây tổn 
thương gì lớn cho cơ thể người cả, kỳ thực nó cũng chỉ là một loại kú sinh trùng sống trong dạ 
dàu, chỉ giỏi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó mà thôi. Cổ trùng thực sự, là những bào 
tử dính trên mình con sâu ấy, chúng sẽ men theo lối con sâu đã mở để chạy vào mạch máu. Một 
khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa.” 


Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất, lắm bẩm nói: “Sao lại như vậy? Còn tằm diên thì sao? Cổ 
độc của Cường Ba thiếu gia chẳng phải cũng đã vào máu rồi đấu thôi? Anh ấu cũng chữa được 
cơ mà?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lại nói: “Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, tằm diên chỉ có thể rửa 
sạch Đại thanh liên cổ, chứ hoàn toàn không hiệu quả gì với bào tử Tang ân cập oa. Sau khi 
xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng tập trung ở một khu vực sau hốc mắt chúng ta. 
Tương truyền rằng, tất cả những gì người trúng phải cổ độc nhìn thấy, nghe thấu, trông thấy, 
đều là ảo ảnh do những bào tử ấy tạo ra, khiến người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự 
hoàn toàn trái với lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì loài dã thú cả.” 

Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên: “Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Hôm qua tôi nói 
chuyện với Trương Lập, anh ấu vẫn còn rất bình thường, rất tỉnh táo cơ mài” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt nói: “Đúng vậy, theo các ghi chép trong sách cổ, một khoảng thời gian sau 
khi trúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường, đó là vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu, chưa 
tìm được điểm tập trung thích hợp, khoảng thời gian này kéo dài từ mười hai đến ba mươi sáu 
canh giờ. Sau đó, ý thức của người trúng cổ độc sẽ bắt đầu mơ hồ, trán nóng ran. Cậu xem, cậu 
nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu.” 


Nhạc Dương không kịp đứng lên, quay người bổ nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào trán 
Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại run run đặt tay lên trán Trương Lập 
lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay, thiêu đốt trái tim anh! 


“Không... ” 


Trang 2.050/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 1Q: Hoan Nan Cö Nhau 


Nhạc Dương không biết nên phải làm sao, ra sức lau lắc người Trương Lập, nói: “Trương Lập, 
mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.” 


Trương Lập lầm bẩm nói mớ: “Mặc kệ tôi...” Nhạc Dương lau mạnh quá, tựa hồ trong mơ anh bị 
thứ gì đó làm cho giật mình hoảng sợ, đột nhiên lớn tiếng hét: “Đừng lại đâu!” 


Nhạc Dương giật mình, vội vàng buông tay. Trương Lập lại lắm nhảm nói trong cơn mộng mị: 
k.3,/06 


Nhạc Dương đặt tay lên trán Trương Lập, rồi lại rờ rờ lên trán mình, lo lắng hỏi Đại Địch ô Thứ 
Kiệt: “Anh... anh ấy bị sao vậy?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt đáp: “Quá trình phát nhiệt của người trúng cổ độc sẽ kéo dài từ hai đến ba 
ngày, cũng có ghi chép nói rằng phải hơn năm ngày. Trên thực tế, đâu chính là quá trình cậu ta 
tranh đấu với lũ sâu độc bên trong cơ thể mình, cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta, 
thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tổn của mình. 
Bây giờ, cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần 
dân không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mộng, cho tới khi hoàn toàn chìm 
đắm vào thế giới của mộng mịị...” 


“Sau đó sẽ thế nào?” 


“Thế nào? Đương nhiên là mất đi bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử 
ấy khống chế, chỉ còn lại bản năng sinh vật, ăn uống, sinh sản, nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ 
đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn. Khi đó, cậu ta đã chết rồi, chỉ còn là một con rối 
bằng xác thịt mà thôi. Tương truyền rằng, khi đó bề mặt da của người trúng cổ độc sẽ mọc ra 
một lớp che phủ giống như móng tay, cứng rắn dị thường. Đó chính là `tay mọc vuốt sắt' trong 
thư tịch cổ ghi chép, động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái, sẽ lập tức rách da toác thịt.” 


“Vậu... vậu... vậy anh ấu có thể chiến thắng bào tử không, để ý thức của mình tự hồi phục lại?” 
Nhạc Dương vẫn còn ôm lấu một tia hụ vọng cuối cùng. 


“Không thể nào.” Đại Địch ô Thứ Kiệt lạnh lùng nghiến nát suụ nghĩ ấu của anh, nói: “Phải biết 
rằng, những bào tử ấu không chỉ tụ tập ở khu vực phía sau mắt người trúng độc, thau đổi cảm 
quan của kẻ ấy, mà chúng còn lấu phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm, vừa thải 
ra chất độc. Cậu nói xem, chỉ dựa vào ú chí, liệu có thể thắng được chúng không? Ý chí kiên 
cường đến mấy rồi cũng bị mài mòn cùng kiệt, cuối cùng chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực rồi 
chết đi mà thôi.” 


Nhạc Dương vẫn như nắm chặt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng ấy: “Vậy phải làm 
sao? Phải làm sao?” Vừa như đang hỏi Đại Địch ô Thứ Kiệt, vừa như đang hỏi chính mình, đang 
hỏi Trương Lập. 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu: “Thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người 
trúng cổ độc, chứ không ghi chép phương pháp giải trừ. Tang ân cập oa, thứ này chắc rằng 


Trang 2.051/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thuộc vào loại cổ độc đáng sợ, không có cách gì hóa giải.” 


“Giảm nhiệt độ!” Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao, vội vàng nói: 
“Giảm nhiệt độ trên trán anh ấy xuống, liệu có làm bệnh tình thuyên giảm đi phần nào không?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu: “Ta không biết, cậu có thể thử, nếu những bào tử ấy tạo ra hoàn 
cảnh thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến trán người bệnh nóng bừng lên như vậy, nói không 
chừng cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên.” 


Nhạc Dương kích động đứng bật dậy, miệng lầm bẩm: “Giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ.” Anh 
xoay vòng tại chỗ hai vòng, bỗng nhiên nhận ra, nơi nàu không có thứ gì để giảm nhiệt độ cải 
Trong phòng giam lót đầu cỏ khô này, ngau một giọt nước cũng không có, lại càng không thể hụ 
vọng đám binh sĩ Tước Mẫu kia sẽ đến giúp mình được. Nhạc Dương càng nghĩ càng cuống, cứ 
đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Anh tức 
tối ôm lấy cột gỗ trong phòng giam, đập mạnh đầu vào đó, trong lòng trào dâng lên một niềm 
hối hận vô bờ: “Nếu mình nghĩ đến âm mưu của tên Quách Nhật Niệm Thanh sớm một chút... 
thì đâu đến nỗi này! Đâu đến nỗi nàu! Mày nghĩ đi nào, chẳng phải bình thường mày nhạy bén, 
mày nhanh trí lắm hay sao? Chẳng phải mày có rất nhiều cách hay sao? Mau nghĩ ra cách gì đó 
đi nào, Nhạc Dương!” 


Nhạc Dương liên tiếp đập đầu mấy cái, phát ra những tiếng “bốp bốp bốp”, Nhạc Dương đột 
nhiên dừng sững lại, vết máu! Anh rờ lên trán mình, thấy trơn trơn ươn ướt, cảm thấy hơi lành 
lạnh, vội vàng chìa tay cho Đại Địch ô Thứ Kiệt xem: “Ong xem, ông xem này, cái nàu có được 
không?” 


Ngửi thấy mùi máu, Đại Địch ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp: “Máu khi vừa chảy ra vốn nóng, lúc lạnh 
rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. Vả lại... hình như những bào tử ấu 
cũng rất thích máu tanh.” 


Quả tim Nhạc Dương như chùng xuống, nhưng anh lại đột nhiên hỏi: “Vậy, nước tiểu thì sao?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt vẫn lắc đầu: “Không được, trong nước tiểu người có chứa một số độc tố, 
nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa.” 


Nhạc Dương thấy tim mình như lạnh buốt... đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy, anh 
đột nhiên sực nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu, con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể 
nữa hay sao... 


Trác Mộc Cường Ba ngủ một giấc cho đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng đã 
có người đến Tước Mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã lại kể cho Mã Cát nghe tại 
sao mấy người mình lại trở về đâu, dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất, song vẫn 
khiến cô bé sợ đến tái cả mặt lại. 


Người đi Tước Mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới quay lại, Trác Mộc Cường Ba ăn cơm 
xong lại cùng Lữ Cánh Nam ra ngoài đi dạo một vòng, leo lên chỗ cao, nhìn về nơi xa tít tắp. 
Trác Mộc Cường Ba cứ cảm thấy, ban ngày lúc mình ngủ say, dường như đã ôm Mẫn Mẫn vào 
lòng, lúc tỉnh lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hãng vô cùng. Lữ Cánh Nam nhận ra 
vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi: “Mẫn Mẫn không vếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu, vả 
lại, còn có pháp sư Á La...” 


Trang 2.052/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi biết, chỉ là... nói thế nào nhỉ, cảm giác ấu rất kỳ quái, khi một 
người ngày nào cũng ở bên cạnh cô, có lẽ cô không cảm thấy gì, tựa như đã quen với sự tồn tại 
của cô ấu rồi vậu, hơi thở của cô ấy, giọng nói của cô ấy, tất cả đều thật quá đỗi tự nhiên; thế 
nhưng, nếu có một ngày người đó biến mất, cô sẽ cảm thấy mất ởđi thứ gì đó, trong lòng trống 
trải vô cùng...” 


Lữ Cánh Nam thở dài nói: “Tôi biết, đó chính là cảm giác của người đang yêu.” 
“Hả? Cô cũng có cảm giác nàu à?” 


Lữ Cánh Nam u uất liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba vội hướng ánh 
mắt ra phía xa xăm, trong lòng lại đang nghĩ: “Không chỉ có vậy, lần trước Mẫn Mẫn bỏ đi, và cả 
lần nàu nữa, mình có cảm giác như thực sự mất đi gì đó. Mẫn Mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái 
tim anh rồi?” 


Thấy Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm không nói, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu một mình suụ 
ngẫm: “Lần này kẻ cùng đến với Merkin không phải Khafu, rõ ràng chính là tên Thao thú sư 
Soares mà giáo sư Phương Tân đã có lần nhắc tới. Chỉ với hai người mà bọn hắn dám ởi tìm Bạc 
Ba La thần miếu, thoạt trông có vẻ hết sức mạo hiểm, nhưng nhất định là đã chuẩn bị hết sức 
kỹ càng rồi. Trong môi trường này, Thao thú sư là một thực thể cực kỳ đáng sợ, chúng ta cần 
phải có cách đối phó mới được. Tư liệu về tên Soares này thực quá ít, người của 13 Kụ Sĩ Bàn 
Tròn đều thần bí như vậu hay sao?” 


“Bẹt!” một giọt nước rơi xuống trán Trương Lập, một ngón tay cẩn thận và đều đặn dàn đều nó 
ra, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể Trương Lập làm cho bốc hơi mất. Nhạc Dương lại cúi 
thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống, nhưng anh không nuốt thật, mà chỉ tích tụ nước 
bọt lại. Hai môi Nhạc Dương đã khô như mảnh ruộng nứt nẻ vì hạn hán, nhưng anh vẫn cần 
thận giữ lại từng giọt từng giọt nước bọt, tích tụ, nhổ xuống, dàn đều trên trán Trương Lập, đã 
suốt một ngày, từ sau khi Đại Địch ô Thứ Kiệt nói rằng cách nàu họa may có thể thực hiện 
được, anh đã lặp đi lặp lại những động tác ấy không biết bao nhiêu lần rồi. 


Ngay từ đầu, Đại Địch ô Thứ Kiệt đã cảnh cáo Nhạc Dương: “Anh bạn trẻ, vô dụng thôi, cậu có 
được bao nhiêu nước bọt chứ? Vả lại, đừng tưởng nước bọt là thứ không quan trọng, nó cũng có 
hệ thống tuần hoàn riêng, một người không thể mất đi quá nhiều nước bọt, cũng như không thể 
mất máu quá nhiều vậy.” 


Câu trả lời của Nhạc Dương lại hết sức đơn giản: “Tôi còn sống, anh ấu còn!” 


Sau đó, anh không mở miệng nói thêm một câu nào nữa, bởi vì anh biết, nói chuyện sẽ làm mất 
đi rất nhiều thành phần nước trong cơ thể. 


Đến trưa, có người đưa cơm đến, điều này thì Nhạc Dương không thể ngờ được. Anh liền hướng 
ra phía ngoài chấn song gỗ hét lớn: “Nước, ta cần nước!” song hét mãi cũng chẳng thấu ai để ú, 
anh mau chóng hiểu ra, Quách Nhật Niệm Thanh chẳng hề có lòng tốt mang cơm đến, mà là 
nơi này vẫn luôn bị đối phương giám thị. Có lẽ, Quách Nhật Niệm Thanh đang ở đâu đó quan 
sát, giống như quan sát lũ động vật của đoàn xiếc biểu diễn trong lỏng sắt vậu. Y chỉ muốn xem 
thử, rốt cuộc anh và Trương Lập có thể cảm cự được bao lâu mà thôi. 


Nghĩ thông suốt điểm này, Nhạc Dương liền bỏ cuộc không hò hét một cách vô vị nữa, trước 


Trang 2.053/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mắt, cố gắng kéo dài thời gian, để ú chí của Trương Lập không bị xâm chiếm mới là quan trọng 
nhất. Cơm buổi trưa, rồi cơm buổi tối, anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bã, khi bài 
tiết các chất cặn bã, cơ thể đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng ngược lại, khi 
con người ta đói, sẽ sinh ra rất nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những tri thức mình nhớ 
được ra vận dụng, một giọt nước bọt nhỏ, cũng có thể khiến nhiệt độ Trương Lập giảm xuống 
một chút. 


“Dù là một chút chút thôi cũng được, một chút chút thôi cũng được...” Nhạc Dương nhủ thầm. 


Trương Lập vẫn đắm chìm trong trạng thái nửa hôn mê, ngoài nói mớ ra, thi thoảng anh còn có 
những động tác hết sức kích động, Nhạc Dương thường bị đẩu mạnh một cú làm ngã nhào, hau 
bị đạp cho một cước thật mạnh. Đôi khi hơi hơi tỉnh táo lại, Trương Lập lại đòi nước, “nước... 
nước...” Nhạc Dương nghĩ hết mọi cách có thể, cố gắng để Trương Lập có thể kiên trì được lâu 
hơn trong cuộc vật lộn với đám bào tử quái ác. 


Một ngày trôi qua như thế, khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dương cảm thấu đau đớn tột cùng. 
Kỳ thực, kể từ sau khi bắt đầu dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng hai tiếng đồng 
hồ, mắt anh đã hoa lên, mỗi lần ăn một chút, hoặc nghỉ ngơi giây lát, hiện tượng ấy sẽ bớt đi 
phần nào. Có điều, sau bữa tối, Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan 
sát họ nữa, cũng không còn ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn đói khát 
ập tới dồn dập tấn công, Nhạc Dương đã mấy lần không nhịn được, buộc phải nuốt nước bọt trở 
lại, nhưng vẫn thấy cổ họng bỏng rát như có hòn than nóng đỏ bên trong, khóe miệng đau đớn 
như bị ai xé rách, trước mắt chỉ thấy sao bay tá lả, mấy lần suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. 
Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì, anh biết, mình kiên trì được lâu chừng nào, Trương Lập sẽ cầm 
cự được lâu chừng ấy, nếu mình không thể chịu đựng nổi nữa, thì Trương Lập cũng toi đời. 


“Đồ ngốc, đây hình như là lần đầu tiên tôi dốc hết sức lực ra cứu anh thì phải? Chắc anh không 
để tôi phải mất mặt đấy chứ, cố gắng qua đêm nay đi, nói không chừng, sáng sớm ngày mai, 
mấy người Cường Ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta rồi... Đại Địch ô ở đâu không hiểu chất độc 
trên người anh, nhưng pháp sư Tháp Tây... pháp sư Tháp Tây... chắc chắn có thể giải độc 
được. Anh cứu tôi mấy lần rồi nhỉ? Chẳng cần biết mấy lần, dù sao thì tôi vẫn còn sống, khó 
khăn lắm tôi mới có cơ hội cứu anh một lần, chắc anh không làm tôi phải mất mặt chứ?” Nhạc 
Dương thầm nhủ, bất giác nhoẻn miệng cười, máu tươi rỉ ra từ những vết nứt nẻ trên môi. Song 
rốt cuộc, anh cũng không cầm cự được tới lúc bọn Trác Mộc Cường Ba tới, trước khi trời sáng, 
những vì sao lấp lóa trước mắt anh đột nhiên sáng bừng lên. Nhạc Dương chỉ thấu hai mắt mình 
tối sắm lại, rồi ngất đi. 


Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đề nghị trở lại Tước Mẫu, gã nói: “Tôi cứ cảm thấy bất 
an thế nào đó, chúng ta đã tách nhau ra một ngày hai đêm rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, giờ qua 
lại đó may ra vẫn còn kịp.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Nếu để vuột mất nhau trên đường thì sao?” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi Địch ô An Cát Mẫu: “Từ đây đi Tước Mẫu, chỉ có một con đường ấu 
thôi phải không?” 


Địch ô An Cát Mẫu đáp: “Ừm, đúng vậy, chỉ có con đường đó là an toàn nhất, tất cả mọi người 
ở Tước Mẫu đều đi con đường đó. Nhưng mà, nếu họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì có 
thể cũng giống như các vị, trực tiếp xông thẳng qua rừng rậm đến đây.” 


Trang 2.054/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nếu khoảng cách không xa lắm thì thiết bị liên lạc của chúng ta có 
thể tiếp nhận được tín hiệu; nếu thật sự vuột mất nhau, thì ít nhất chúng ta cũng biết nơi này an 
toàn; hụ vọng Địch ô đại nhân chuyển lời lại với họ, nhất định phải ở lại đây, đợi chúng tôi trở 
về. Ngược lại, nếu họ gặp chuyện gì ở Tước Mẫu, chúng ta cứ đợi mãi ở đây thì cũng không có 
được tin tức gì đâu.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Được rồi, chúng ta sẽ đến Tước Mẫu với tốc độ nhanh nhất có thể.” 
Pháp sư Tháp Tây lên tiếng: “Vậy tôi sẽ ở lại đây để chuyển lời với những người khác, tiện thể 
đi xem những người bệnh mà Mã Cát đang chăm sóc kia coi sao. ” 


Bàn bạc ổn thỏa mọi sự xong xuôi, Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam liền tiến về Tước 
Mẫu, trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi: “Anh phát giác ra chuyện gì hả?” 


Trác Mộc Cường Ba không ngoảnh đầu lại, vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu mình qua các cành 
câu, lúc dừng chân lại trên một cành cây lấy đà, mới đáp: “Quách Nhật Niệm Thanh.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Quách Nhật Niệm Thanh? Chuyện này, hình như không có quan hệ gì với 
hắn thì phải.” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Tôi không biết, chỉ là cảm giác thôi, từ sau khi chúng ta đến Tước 
Mẫu, mỗi một sự kiện, đằng sau dường như đều có cái bóng của tên Quách Nhật Niệm Thanh 
ấu. Sau đó, chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn cả. Lần này đụng độ với bọn Merkin thực sự 
cũng quá bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những dấu vết đó quá rõ rệt, dường như cố ý 
dẫn dụ chúng ta đến gần bọn hắn vậy.” 


Lữ Cánh Nam nói: “Nhưng hắn đã bị Tước Mẫu vương đuổi ởi rồi, đâu còn gây được sóng gió gì 
nữa chứ?” 


Trác Mộc Cường Ba lật cổ ta, lắc đầu nói: “Sự việc không đơn giản như vậu đâu, cô đừng quên, 
Quách Nhật Niệm Thanh trước nay vẫn luôn là thống lĩnh của quân đội Tước Mẫu, hắn ta sẽ 
không lẳng lặng biến mất như thế đâu. Tôi luôn có cảm giác, sự mất tích của hắn giống như một 
cái bẫy vậu.” 


Lữ Cánh Nam ngạc nhiên liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ, anh ta ngủ suốt một ngày 
một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy rõ ràng hơn bình thường nhiều. 


Nhạc Dương đã quá mệt mỏi, khi anh gắng gượng bò dậy, toàn thân đều đau đón kịch liệt, cánh 
tau và bắp đùi đều không tự chủ được mà run rấu co rút, một lúc sau, anh mới chắc chắn được 
rốt cuộc mình còn sống hay là đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo, đó là 
kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc phát hiện ra, nhiệt độ trên trán Trương Lập 
không còn nóng bỏng tay như lúc trước nữa. Nhạc Dương kiểm tra đi kiểm tra lại trán mình và 
trán Trương Lập, nhưng giây lát sau, anh lại không thể nào phân biệt được là tay với trán mình 
đang nóng, hay nhiệt độ của Trương Lập đã giảm xuống nữa rồi. 


Nhạc Dương đưa ngón tay dò hơi thở Trương Lập, rồi bắt mạch, áp tai lắng nghe tiếng tim đập, 
đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đau khiến anh 
nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhạc Dương quò một chân, chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua. 
Nhưng lần này, sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát 


Trang 2.055/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như có lửa đốt, không có lấy một chút nước bọt nào. Nhạc Dương ngồi yên bất động, khó nhọc 
tập trung từng chút từng chút nước trong khoang miệng, mười phút sau, anh cảm thấy Trương 
Lập dường như hơi nhúc nhích, bèn cúi đầu xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê hay không... 
anh đổi một tư thế khác... 


Nửa tiếng đồng hồ sau, tròng mắt Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. 
Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi lập tức lại thấu kinh hãi, vội vàng sờ soạng trên da Trương 
Lập, dường như không trở nên thô ráp, cứng rắn, móng tau cũng không mọc dài ra, bấy giờ 
Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ. 


Bốn mươi phút sau, Trương Lập mở mắt, chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, cất 
tiếng hỏi: “Cậu đang làm gì thế?” 


Trương Lập tỉnh rồi! Trương Lập mở miệng nói chuyện được rồi! 


Một niềm vui to lớn trào dâng lên trong tâm khảm, Nhạc Dương thật không biết nên mừng rỡ 
rơi nước mắt, hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa, nhưng đích thực là anh đang cười, 
khóe mắt cũng ươn ướt. Anh vươn tay chụp lấy cổ áo Trương Lập, tựa hồ định nhấc bổng bạn 
mình lên, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt hai cổ áo ấu, vừa cười vừa mắng: “Khốn kiếp! Tôi 
biết mà, tôi biết là anh không dễ chết thế mài” 


“Âu ây, nước dãi! Nước dãi của cậu chảy vào miệng tôi rồi! Tởm quá... phì... phì... phì...” 
Trương Lập kêu lên: “Tránh ra, tránh ra, để tôi dậu nào!” 


Nhạc Dương buông tay ra, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập vùng 
vẫu mấy lượt, nhưng không sao ngồi dậy nổi, chỉ nói: “Toàn thân tôi dường như chẳng có chút 
sức lực nào hết...” 


Nhạc Dương vội nói: “Anh nằm đấy, đừng cử động, anh đã hôn mê hai ngày hai đêm, liên tục 
sốt cao, vả lại còn chẳng ăn gì cả.” Vừa nói, Nhạc Dương vừa đưa mắt nhìn quanh quất, đột 
nhiên kêu lên: “Ông già kia, lại dám gạt tôi hả!” Anh hướng về phía phòng giam của Đại Địch ô 
Thứ Kiệt gào lên: “Đại Địch ô Thứ Kiệt, Đại Địch ô Thứ Kiệt! Anh ấy tỉnh rồi, chuyện này là thế 
nào? Có phải là khỏi bệnh rồi không, không sao nữa à?” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt không có tỉnh lực dồi dào của người trẻ tuổi như Nhạc Dương, lúc này ông 
chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn, Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại 
chút ý thức. 


Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt: 
“Phương pháp của ngươi có hiệu quả không đấy?” 


Khước Ba Ca Nhiệt cười khan hai tiếng, giải thích: “Ứm, phương pháp cổ xưa này, khi ta sử 
dụng, cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy. Theo ta đoán, có lẽ là do chất độc của 
bào tử không tác dụng với hắn, vì vậu cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với 
chúng.” 


Quách Nhật Niệm Thanh bực tức hỏi: “Kết quả như thế nào?” 


Khước Ba Ca Nhiệt đáp: “Kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử, vì vậu khi bào tử gặm 
nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu sau thì chết...” 


Trang 2.056/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Ý ngươi là, hắn sẽ chết?” 
Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định: “Không sống nổi quá ngàu hôm nay.” 


Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát, hằn học phất tay áo một cái: “Thật là dễ dàng cho 
hắn quá!” Lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn. 


Trang 2.057/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 41: Âm Wưu Và Tĩnh Yêu - Thoát Khồi 
tao Ngục 


“Con không cha không mẹ, trên cõi đời này chỉ còn lại một thân một mình, có gì mà không 
buông bỏ được chứ? Sư phụ, xin người dạu con thuật quyền mưu, đợi khi thống nhất được Yaca 
và Langbu, con nhất định sẽ dẫn theo đại quân, đạp bằng nơi này, mở ra một con đường thông 
với thế giới bên ngoài kia.” 


oOo 


Quách Nhật Niệm Thanh không buồn để ý đến âm thanh bên ngoài cung điện, lại hỏi tiếp: “Lão 
già ấu có nói gì không?” 


Khước Ba Ca Nhiệt lắc đầu đáp: “Tinh thản lão không ổn lắm, dường như sắp không cảm cự 
được nữa rồi.” 


Chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói: “Đổ cho lão ít 
nước, duy trì sự sống.” Khi Khước Ba Ca Nhiệt ngỡ rằng Quách Nhật Niệm Thanh đang định 
tha cho sư phụ của mình, thì lại nghe đối phương cất tiếng hỏi: “Ngươi nói xem, có cách gì 
khác, khiến lão càng đau đớn hơn không?” 


Lúc Quách Nhật Niệm Thanh hỏi câu này, giọng  hững hờ như thể đang hỏi làm cách nào để 
cưa khúc gỗ được nhỏ hơn vậy. Khước Ba Ca Nhiệt bị sự bình tĩnh đến độ bất bình thường nàu 
của ụ làm cho rợn cả người. Lão cũng tự cho rằng mình đã coi mạng người như cỏ rác rồi, 
nhưng mà, coi sư phụ hay người thân của mình như một khúc gỗ, thì lão chỉ còn nước thừa nhận 
mình chưa làm được đến mức ấy. Lão cần trọng đưa mắt nhìn cái đầu tròn ủng của Quách Nhật 
Niệm Thanh, thực sự không thể đoán biết bên trong cái đầu ấy chứa đựng cái gì, lẽ nào Quách 
Nhật Niệm Thanh đã hoàn toàn từ bỏ hết thảy mọi tình cảm của con người rồi sao? 


Lúc này, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài càng lớn hơn. Quách Nhật Niệm Thanh tức giận quát 
lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” 


Một tên binh sĩ chạy vào báo cáo: “Có một đám phản loạn đang tấn công người của chúng ta.” 


“Phản loạn? Có bao nhiêu tên?” Quách Nhật Niệm Thanh nheo nheo mắt. Tuy đã tiến hành 
một cuộc thanh lọc lớn, nhưng dù sao cũng vẫn còn một phần thế lực trung thành với Tước Mẫu 
vương tiền nhiệm đã ấn náu đi mất. 


Mặt mày tên binh sĩ ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Dạ... khắp nơi đều có, bọn chúng chỉ ám sát các 
đội trưởng đội tuần tra của chúng ta, có rất nhiều đội rối loạn hết cả lên, trước mắt, các đội phó 
đang cố gắng chỉ huy đám thuộc hạ.” 


Quách Nhật Niệm Thanh tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, hỏi kỹ hơn: “Các ngươi nhìn rõ chứ? Những 
tên đội trưởng ấy rốt cuộc bị giết, hay chỉ bị đánh ngất thôi?” 


Tên binh sĩ đáp: “Bị giết, vì vậy các đội mới rối loạn như vậy.” 


Trang 2.058/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh trầm ngâm: “Lẽ nào lão già kia đã ngấm ngầm che giấu một lực 
lượng, định lật ngược thế cờ lần nữa? Hay là, lão ta không định dễ dàng hoàn thành việc trao 
nhận quvền lực như vậy, còn muốn khảo nghiệm ta nữa?” 


Tên binh sĩ kia nói: “Đám phản quân ấy hình như nắm rất rõ tuyến đường tuần tra của chúng ta, 
vả lại, đợt tấn công đầu tiên đều dùng cung tên tập kích.” 


Quách Nhật Niệm Thanh không còn nghi hoặc gì nữa, cười khùng khục đứng lên: “Xem ra 
trong chúng ta cũng có vấn đẻ, lão già, ẩn mình sâu lắm. Đi theo ta, ta phải đích thân bố trí lại 
phòng ngự.” 


Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh đi khỏi một lúc, trong nhà lao, Nhạc Dương vẫn đang kiên 
nhẫn tả lại tình trạng của Trương Lập cho Đại Địch ô Thứ Kiệt nghe, anh không ngừng hỏi đi 
hỏi lại, có phải Trương Lập vậy là không sao rồi không, nhưng rốt cuộc, sau một hồi lâu, Đại 
Địch ô Thứ Kiệt chỉ mệt mỏi đáp lại: “Không thể nào!” 


Nhạc Dương tức đến bủn rủn cả người, giận dữ gắt lên: “Ông già lừa đảo nà, tôi không thèm 
tin ông nữa đâu, chẳng phải ông đã nói anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa à? Sao lại tỉnh rồi đâu này? 
Ông đọc sách vừa vừa thôi, nhiều khi sách cũng sai bét ra đấy! 


Đột nhiên, anh nghe thấy có vật nặng rơi xuống đất, vội dịch đến chỗ cửa phòng giam nhìn ngó, 
chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng tung mình lộn vào trong nhà lao, chính là Mẫn Mẫn. Nhạc 
Dương vội vàng gọi cuống quýt: “Mẫn Mẫn, chúng tôi ở đâu nàu...” 


Mẫn Mẫn thấy Nhạc Dương, cũng mừng rỡ reo lên: “Tốt quá, quả nhiên là ở đây, tôi còn sợ các 
anh bị nhốt ở chỗ nào khác nữa cơ.” 


Nhạc Dương ngó ra phía sau cô, lại hỏi: “Cường Ba thiếu gia đâu?” 


Mẫn Mẫn đáp: “Họ ở thôn Công Nhật Lạp, giờ không phải lúc nói chuyện này, thời gian không 
có nhiều, tôi phải nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây mới được.” Dứt lời Mẫn Mẫn lấu 
thuốc nổ dẻo trong túi ra, nhai nát rồi xe thành sợi dài, cần thận quấn vào xích sắt trên cửa. 


Nhạc Dương lầm bẩm nói: “Mấu người Cường Ba thiếu gia đã đến thôn Công Nhật Lạp, chạy xa 
vậy sao, chẳng trách...” 


Mẫn Mẫn vừa gài thuốc nổ, vừa liếc nhìn xuống đất, Trương Lập liền vẫu vẫu tay chào. Cô lo 
lắng hỏi: “Trương Lập sao vậy?” 


Nhạc Dương nghiến răng: “Tên Quách Nhật Niệm Thanh đáng chết ấy... Trương Lập hôn mê 
hai ngày rồi, có điều giờ đã đỡ một chút, pháp sư Tháp Tây có đến không?” 


Mẫn Mẫn lắc đầu: “Pháp sư Tháp Tây cũng ở thôn Công Nhật Lạp, chỉ có tôi, pháp sư Á La với 
anh Ba Tang thôi, lùi lại đi... ” 


Thì ra, sau khi Trương Lập và Nhạc Dương về đến Tước Mẫu và bị bắt, nhóm của Mẫn Mẫn 
cũng trở về đây. Vì đi đường xa hơn, họ đến sau Trương Lập và Nhạc Dương, nhưng không 
giống với hai anh chàng ngốc, từ xa Ba Tang đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi dặn 
dò Mẫn Mẫn đợi ở khu vực an toàn, pháp sư Á La liền một mình đi trước thăm dò tình hình, biết 
được tin Tước Mẫu có binh biến, đồng thời, họ cũng đoán trong nhóm đã có người lọt vào tau 


Trang 2.059/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh. Pháp sư Á La đã mấy lân đến thăm dò nhà lao, nhưng vì trong thành 
tuần tra quá nghiêm mật, thực không có cách nào vào bên trong mà không làm kinh động bất cứ 
ai. Ba Tang cũng đi theo một lần, suýt chút nữa thì bị phát hiện. 


Mẫn Mẫn lo lắng cho Trác Mộc Cường Ba, nôn nóng muốn vào nhà lao xem xét, ba người bàn 
bạc đối sách, rồi quyết định để pháp sư Á La thăm dò tuyến đường tuần tra của binh lính Tước 
Mẫu, sau đó ông và Ba Tang sẽ cùng lúc động thủ, tạo ra hiện tượng như thể trong thành có 
binh sĩ muốn tạo phản, lật đổ Quách Nhật Niệm Thanh, hụ vọng có thể làm rối loạn bố trí 
phòng ngự của bọn họ, rồi Mẫn Mẫn sẽ lẳng lặng xâm nhập tìm hiểu tình hình, nếu điều kiện 
cho phép thì cứu người ra luôn, còn nếu không tìm được người, vậy thì quay lại tiếp tục bàn bạc 
thêm. Pháp sư Á La vốn chỉ định đánh ngất, nhưng Ba Tang kiên quyết không đồng Ú, nói 
không giết người thì không thể gây ra hỗn loạn được. Pháp sư Á La nhìn lửa giận hừng hực 
trong mắt Ba Tang, cũng không thể áp chế được, đành để anh ta làm theo cách của mình. 


Quách Nhật Niệm Thanh đích thực rất có tài hành quân bố trận, bố trí tuần phòng đâu ra đấy, 
pháp sư Á La ngấm ngâm nấp trong bóng tối quan sát cả một ngà, trở về lại nghĩ ngợi suốt 
đêm, sử dụng một số thiết bị hiện đại mới tìm ra được một điểm sơ hở, nghĩ ra sách lược làm rối 
loạn toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương chỉ trong một hành động. Cũng trong lúc đó, 
người ở thôn Công Nhật Lạp đến báo tin bị Ba Tang bắt được, vì vậy họ mới biết tình hình của 
đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. Như vậy, người bị bắt trong nhà lao chỉ có thể là Trương 
Lập và Nhạc Dương. Họ bàn bạc ổn thỏa, liền quyết định hành động càng sớm càng tốt, muộn 
một phút, những người bị bắt sẽ thêm một phần nguy hiểm. 


Nghe Mẫn Mẫn kể xong, Nhạc Dương mới biết giờ không phải sáng sớm mà đã gần trưa. Được 
tin bọn Trác Mộc Cường Ba đều an toàn, anh cũng thấy yên tâm phần nào. 


Sau tiếng “xoẹt xoẹt”, ánh lửa lóe lên, dâu xích bị đứt ra hai mắt, con rết lốm đốm từ trong lỗ 
khóa chưi ra bò ngoằn ngoèo dưới đất, bị Mẫn Mẫn lấy hết dũng khí giẫm cho nát bét. Cửa 
phòng giam mở ra, Mẫn Mẫn bước vào đỡ Trương Lập dậy: “Đi được không?” 


Nhạc Dương nói: “Để tôi cõng anh ấy.” Vừa quò xuống, khóe mắt anh liên liếc thấy Đại Địch ô 
Thứ Kiệt ở phòng giam bên cạnh. Nhạc Dương nhớ lại những lời ông ta biện hộ thay cho Quách 
Nhật Niệm Thanh, nhưng rốt cuộc vẫn không cương quyết được, bèn hỏi Mẫn Mẫn: “Có cứu 
ông ấy không?” 


“Ai vậy?” Mẫn Mẫn bấy giờ mới biết, trong phòng giam tối tăm bên cạnh còn một người nữa. 
Nhạc Dương nói: “Ông ấy là Đại Địch ô Thứ Kiệt, cũng bị Quách Nhật Niệm Thanh bắt giam.” 


Đại Địch ô Thứ Kiệt yếu ớt nói: “Ta không xong đến nơi rồi... mọi người mau chạy đi, chậm là 
không kịp đâu.” 


Lúc này, lại có một cái bóng xám nữa lách vào trong nhà giam, lướt đến bên cạnh họ như một 
trận gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn không hề kinh hãi, vì trận gió này khiến họ có cảm giác thân 
thuộc, khiến họ cảm thấy yên lòng. 


“Pháp sư Á La.” Nhạc Dương vừa thấu pháp sư, liền cảm thấu vững tâm hơn nhiều. 


Pháp sư Á La mặc trang phục của binh sĩ Tước Mẫu, nôn nóng thúc giục: “Còn không đi maul 
Hắn ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của chúng ta đó.” 


Trang 2.060/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn Mẫn nói: “Đại Địch ô Thứ Kiệt vẫn ở trong đó.” 


Pháp sư Á La thấy Mẫn Mẫn vê vê miếng thuốc nổ dẻo, lắc đầu nói: “Chậm quá!” Ông khẽ đầu 
cô ra, rút khẩu súng lục duy nhất còn lại của họ, nhằm vào xích sắt bắn liền ba phát “keng keng 
keng”, rồi đưa chân đạp đứt cả dây xích, xông vào bên trong. Trông thấu thân thể Đại Địch ô 
Thứ Kiệt, pháp sư Á La không nói một lời, lập tức rút đao chém đứt dây sắt xuyên qua gót chân 
ông, vung tau đánh ngất vị Địch ô già, nhanh chóng ấn mấy cái lên vai và cánh tay đối phương, 
kế đó vận sức nhấc lên, đưa Đại Địch ô Thứ Kiệt ra khỏi hai cái móc sắt, kế đó xé vạt áo mình, 
hai tau nhanh thoăn thoắt, chớp mắt sau đã buộc chặt vết thương của Đại Địch ô Thứ Kiệt lại. 
Xong xuôi, pháp sư liền vòng tay, đặt ông ta lên lưng mình. 


Khi pháp sư Á La làm xong mọi việc ấy, Nhạc Dương cũng mới vừa đặt được Trương Lập lên 
lưng. Mẫn Mẫn đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt há hốc miệng ngây người ra nhìn, pháp sư Á La 


xông ra ngoài đầu tiên, buông lại một câu “đi theo tôi”, sau đó biến mất bên ngoài cửa nhà lao 
như một cơn gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng vội vàng theo ra ngoài. 


Quách Nhật Niệm Thanh thay đổi lại việc bố phòng, sai thủ hạ đi tìm hai ba lượt, song chẳng hề 
thấy một bóng quân phiến loạn nào cả. Khước Ba Ca Nhiệt không kìm được, bực tức hỏi: 
“Chẳng phải nói là khắp nơi toàn bọn phản loạn sao? Người đâu cả rồi?” 


Tên lính thủ hạ của Quách Nhật Niệm Thanh nhăn nhó mặt mày, ủ rũ nói: “Vừa nãy đích thực 
là kẻ địch ở khắp nơi, có rất nhiều đội trưởng trúng tên thương vong.” 


Quách Nhật Niệm Thanh vẫn ung dung hoàn thành nốt việc bố trí lại phòng ngự, rồi mới chậm 
rãi cất tiếng: “Không cần phải tìm nữa, làm gì có nhiều kẻ địch như vậy chứ? Lẽ nào các ngươi 
vẫn chưa nhìn ra? Bọn chúng đã lợi dụng khả năng tấn công từ xa của cung tên, gây ra hiện 
tượng giả tạo, khiến chúng ta tưởng rằng khắp nơi đều có địch, kỳ thực, phạm vi hoạt động của 
chúng chỉ trong khoảng một trăm bước chân thôi. ” 

Khước Ba Ca Nhiệt nói: “Trong vòng một trăm bước chân, không thể nào cùng lúc bắn hạ 
nhiều đội trưởng như vậy được!” 


Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu: “Có người làm được, cùng lắm chúng chỉ cần hai đến ba người 
là đủ rồi.” 

Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt: “Hai, ba người, vậu không phải quân phản loạn, mà là...” 
Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, gật đầu: “Đúng thế, khách quý mà chúng ta đợi suốt hai 
ngày nay, cuối cùng cũng đến rồi. Đi thôi, cũng nên quay lại rồi. Thực ra, bọn chúng giúp ta tìm 


được sơ hở trong hệ thống tuần phòng, chúng ta cũng nên cảm ơn chúng mới phải, đúng không 
nhỉ?” 


Khước Ba Ca Nhiệt hạ giọng nói: “Giờ đã quay lại luôn, liệu có hơi sớm quá không?” 


Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy: “Sớm? Không sớm đâu, ta đã cho chúng đủ thời gian rồi, 
nếu như vậu mà vẫn không cứu được người thì chúng cũng chẳng đáng cho ta phải động não 
nữa. ” 


Trên đường, có binh sĩ chạy tới dâng lên một cuộn giấy. Về đến vương cung, Quách Nhật Niệm 
Thanh mới mở ra xem, rồi lại có người chạy vào báo cáo, mấy tên lính cai ngục đều bị đánh 


Trang 2.061/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngất, dựa vào vết chân để lại, phát hiện ra có hai người xông vào, cứu thoát ba người đang bị 
giam trong nhà lao. 


Quách Nhật Niệm Thanh lại mở cuộn giấu ra, vẻ mặt xem chừng như lấy làm hứng thú: “Hai 
người, vậy tức là, toàn bộ bọn chúng đều không sao cả.” 


Khước Ba Ca Nhiệt ở phía sau liếc trộm một cái, thắc mắc: “Ở thôn Công Nhật Lạp có ba tên, 
chúng ta bắt được hai tên, hai tên đến cứu, còn một tên nữa đâu?” 


Quách Nhật Niệm Thanh tỏ vẻ không vui: “Sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được, hai tên đi 
cứu người, ít nhất cũng phải để lại một tên tiếp tục quấy nhiễu chúng ta khi chúng bận rộn trong 
nhà lao. Ta nghĩ, bọn chúng sẽ để lại tên nhạy cảm nhất với nguy hiểm, cũng chính là tên râu 
ria đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm nhận được sát khí tỏa ra hừng hực rồi. Đó là 
một thứ sát khí được mài giũa trên chiến trường, đặt giữa sự sống và cái chết. Trong đám người 
ấu, nếu nói về giết người, thì tên đó phải xếp vào hàng thứ nhất. Chúng muốn về đến thôn 
Công Nhật Lạp, cũng phải mất thêm một ngày đường nữa.” 


Khước Ba Ca Nhiệt lại thắc mắc: “Sao ngươi chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại Công Nhật Lạp?” 


Quách Nhật Niệm Thanh nói: “Hôm nay, đám người ấu bất ngờ tấn công, rõ ràng là đã nắm rõ 
được tuyến đường tuần phòng của chúng ta, nhưng không phải là thông tin từ bên trong tiết lộ, 
mà chỉ có thể là kết quả do chúng tự quan sát. Muốn nhìn ra được khuuết điểm trong hệ thống 
bố phòng này, ít nhất phải quan sát trong một ngày, cũng có nghĩa là, những kẻ đến đây hôm 
nau sớm đã quanh quần ở gần Tước Mẫu này từ hôm trước rồi. Thậm chí ta còn dám khẳng 
định, địa điểm chúng ước định sẽ gặp nhau ban đầu, chắc chắn là Tước Mẫu, chỉ là, thời gian 


^s 3 


chúng quay lại đâu hơi muộn hơn so với dự tính của ta thôi. 
Khước Ba Ca Nhiệt lại hỏi: “Thế thì liên quan gì đến Công Nhật Lạp?” 


Quách Nhật Niệm Thanh kéo sợi dây mành, một tấm bản đồ địa hình liền hiện ra trước mắt. 
Hai vương quốc Yaca, Langbu được phân định rõ ràng, núi non sông suối thảy đều hết sức tinh 
xảo rành mạch. Y chỉ vào bản đồ ấy nói: “Tại sao chúng lại trở lại muộn hơn ta dự tính? Tại sao 
hôm nay chúng mới hành động, mà không phải hôm qua? Ngươi nhìn xem, đây là chỗ bọn 
chúng gặp nhau, khu vực quần cư của bọn người Lỗ Mặc trải dài quanh hồ Sinh Mệnh, phía Tâu 
vươn đến Thác Nhật, phía Nam đến tận mép vách đá, phía Bắc là chân núi. Sau khi chúng thất 
bại, nơi tránh nạn gần nhất chính là Tước Mẫu; nếu không ở Tước Mẫu, thì Thác Nhật đã bị 
hủy, còn Giang Tu thì có núi cao, Đông Mã cũng bị sông lớn ngăn trở, phương hướng đào vong 
duụ nhất của chúng, cũng chỉ còn có Công Nhật Lạp thôi. Vì vậy, bọn chúng chọn hôm nay 
hành động, chỉ có hai nguyên do: thứ nhất, từ Công Nhật Lạp đến đây, vừa khéo mất một ngàu 
đường: thứ hai, bọn chúng tách ra làm hai nhóm, một ở gần Tước Mẫu, một nhóm đã chạy đến 
Công Nhật Lạp. Những tên ở gần Tước Mẫu không biết có bao nhiêu tên đồng bọn bị chúng ta 
bắt giữ, vậy nên phải lên kế hoạch kỹ càng, từ đó mà chậm trễ không dám động thủ, đến khi 
đồng bọn ở Công Nhật Lạp truyền tin, bọn chúng xác định số người bị chúng ta bắt được không 
nhiều, mới lựa chọn ra tau. Sau đó, tự nhiên là sẽ hẹn gặp nhau ở Công Nhật Lạp rồi, hừ, khả 
năng này rất lớn.” 


Khước Ba Ca Nhiệt nói: “Tại sao khả năng thứ hai lại rất lớn?” 


Quách Nhật Niệm Thanh “hừ” khẽ một tiếng: “Con người, không phải máy móc, ta không tin 


Trang 2.062/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tỉnh thần của chúng cứng rắn hơn sắt thép.” 


Khước Ba Ca Nhiệt nghe vậy liền vuốt đuôi lấy lòng: “Tước Mẫu vương quả nhiên tính toán như 
thần.” 


Quách Nhật Niệm Thanh lại nói: “Tất cả những thứ này, ta đã nghĩ đến từ trước khi bọn chúng 
đụng độ với tên tóc vàng ấy rồi. Nếu bây giờ mới nghĩ thì đã quá muộn, nhìn sự việc cần phải 
nhìn xa một chút.” 


Khước Ba Ca Nhiệt vừa nghe nhắc đến gã đàn ông tóc vàng, lập tức lại lo lắng: “Ngươi nói xem 
liệu bọn chúng có quay lại tìm chúng ta gây phiển phức không? Có điều, toàn bộ bọn Trác Mộc 
Cường Ba đều còn sống, lẽ nào tên tóc vàng ấy đã bị tiêu diệt?” 


Quách Nhật Niệm Thanh nhiếc móc: “Thật không hiểu tại sao ngươi lại làm được Đại Địch ô 
của Yaca nữal Bọn Trác Mộc Cường Ba đều sống nhăn ra đấy, vậy thì đám còn lại chắc chắn 
cũng không sao, tuy hơi sai lệch một chút so với dự kiến của ta, nhưng vậy cũng đủ khiến tên 
Trác Mộc Cường Ba đó và đồng bọn tổn thương nguyên khí rồi. Còn việc quay lại tìm chúng ta 
gây phiền phức, ngươi đừng quên đích đến của bọn chúng là Bạc Ba La thần miếu trên tầng 
bình đài thứ ba, chúng ta đã thau hắn giữ chân Trác Mộc Cường Ba, hắn cảm ơn còn chẳng hết 
nữa là. Hừ, tảng thứ ba, cấm địa của bộ tộc Qua Ba, Bạc Ba La thần miếu, bọn chúng tự tìm 
đường chết đấy mà.” 


Khước Ba Ca Nhiệt thử thăm dò: “Phải rồi, ta từng nghe nói, trước khi hòa đàm đình chiến với 
Yaca chúng ta, ngươi từng một mình đi lên tầng thứ ba...” Lời còn chưa dứt, lão đã bị Quách 
Nhật Niệm Thanh trừng mắt cho một cái, liền giật mình không dám hỏi thêm nữa. 


Quách Nhật Niệm Thanh dường như không nghe thấy câu hỏi này, lắm bẩm tự nói một mình: 
“Được rồi, chướng ngại cuối cùng cũng sắp bị dẹp bỏ, để xem xem, lão già ấy có lợi hại như 
ngươi nói hay không. ” 


Dưới chân vách đá thành Tước Mẫu, pháp sư Á La cùng bọn Nhạc Dương hội hợp với Ba Tang. 
Pháp sư giới thiệu với Nhạc Dương: “Đây là người đưa tin từ thôn Công Nhật Lạp, đi theo anh 
ta, Cường Ba thiếu gia và pháp sư A La đang ở đó đợi chúng ta.” 


Nhạc Dương dỏng tai lên, nghe ngóng một hỏi, lấy làm thắc mắc: “Lạ thật, bên trên sao yên 


tĩnh vậy nhỉ. 
Pháp sư Á La nói: “Mặc kệ bọn họ, hội hợp với Cường Ba thiếu gia trước rồi tính sau.” 
Mẫn Mẫn sờ thử lên trán Trương Lập, hỏi: “Trương Lập, có thấy đỡ hơn chút nào không?” 


Trương Lập lầm nhầm: “Ừm, chẳng cảm thấu gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi, a...” Anh ngáp một 
cái rõ to: “Chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi.” Tinh thần Trương Lập có vẻ vô cùng ủ rũ, 
người đưa tin ở thôn Công Nhật Lạp, vốn trước đây từng đánh nhau với anh một trận, vậu mà 
anh cũng chẳng chú ú. 


“Đừng ngủ, Trương Lập.” Giọng Nhạc Dương khản đặc: “Không được ngủi” Lời nói của Đại 
Địch ô Thứ Kiệt vẫn luôn văng vắng bên tai anh, vả lại, anh cũng cảm nhận được, Trương Lập 
trên lưng mình, dường như nhẹ hẳn đi... 


Trang 2.063/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đi một mạch không dừng đến vùng phụ cận khu di tích 
của người Mục trên lưng chừng vách đá, dọc đường thi thoảng cũng gặp phải những nhóm nhỏ 
người Lễ Mặc, nhưng họ đều tránh được. Có điều, lúc bắn dây móc đu lượn, cần phải tập trung 
tỉnh thần cao độ, chỉ hơi không chú ý một chút là sẽ va chạm ngay tức khắc. Tâm tư Trác Mộc 
Cường Ba rất hỗn loạn, đến chỗ di tích, Lữ Cánh Nam thấy gã có vẻ không chịu nổi nữa, bèn để 
nghị dừng lại nghỉ ngơi giây lát. Trác Mộc Cường Ba đành gật đầu đồng ú. 


Lúc leo lên con dốc thẳng đứng, Lữ Cánh Nam thấy hơi thở Trác Mộc Cường Ba nặng nề, bèn 
hỏi: “Sao anh hô hấp nặng nẻ vậy? Ơ chỗ đó vẫn không có cảm giác gì à?” 


Trác Mộc Cường Ba biết Lữ Cánh Nam đang nói đến “Hải để luân” của gã, bèn lắc lắc đầu, 
nhắc lại lời của pháp sư Tháp Tây với cô. Lữ Cánh Nam nhìn gã với ánh mắt đầy tiếc nuối, cũng 
không biết nên nói sao cho phải, hai người cứ thế lẳng lặng lên đến cái hang di tích của người 
Mục. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền nghe tiếng Lữ Cánh Nam quát hỏi: “Ai?” 


Bên trong vắng ra một âm thanh kinh hoảng: “Qua... qua đường thôi...” 


Trác Mộc Cường Ba nghe tiếng, chợt cảm thấy âm thanh này dường như rất quen thuộc, bèn 
cùng Lữ Cánh Nam tiến vào góc hang. Cả hai cùng giật mình kinh ngạc, thốt lên: “Tước Mẫu 
vương!” 


Ông già cuộn mình trong ngách tối ấy tuy đã dùng quần áo cũ rách nát che đậy thân mình, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam vẫn lập tức nhận ra, huống hồ bên cạnh ông ta 
còn có công chúa Lạp Mẫu vẫn đang quấn băng che mắt. 


Tước Mẫu vương vừa thấy Trác Mộc Cường Ba, liền nước mắt ròng ròng, bi thương gào lên: “A, 
gặp được các vị ở đây, thật... thật tốt quá rồi!” 


Trác Mộc Cường Ba rảo chân bước nhanh lên trước, đỡ lấy ông già cơ hồ sắp ngất xỉu, nôn 
nóng hỏi: “Sao ông lại ở đây? Tước Mẫu xảy ra chuyện gì rồi?” Lữ Cánh Nam cũng nắm lấy tau 
công chúa, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. 


Ca Mã Cơ Bạch Đăng nói: “Ta đã không còn là Tước Mẫu vương nữa rồi, giờ đây đại vương của 
Langbu, là Quách Nhật Niệm Thanh.” 


Trác Mộc Cường Ba tựa như sét đánh ngang tai, hai tay bất giác vận sức gồng lên, lớn tiếng 
quát: “Ong nói cái gì?” 


Ca Mã Cơ Bạch Đăng mặt như đưa đám, ủ rũ nói: “Trong mấy năm nắm giữ quân đội Tước 
Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã bố trí mọi thứ, tướng lĩnh trong quân đội đều bị nó thay 
thế bằng người của mình. Trong đội thân binh của ta cũng có người của hắn, những kẻ thực sự 
trung thành với ta chỉ còn có mấy người ít ỏi, chỉ có mấy người mà thôi! Hôm đó, hắn cố ý đào 
tấu...” 


Đoạn phía sau Trác Mộc Cường Ba đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu gã chỉ văng vẳng vang 
lên câu nói “Giờ đâu đại vương của Langbu, là Quách Nhật Niệm Thanh,” không ngừng lặp ởi 
lặp lại. Gã đột nhiên cảm thấy lo lắng khôn tả. Mấy người nhóm của Mẫn Mẫn mãi vẫn không 
thấy về Công Nhật Lạp, liệu có phải họ đã đến Tước Mẫu rồi không? Ban đầu, cả bọn đã hẹn sẽ 
tập trung ở Tước Mẫu, mà bọn gã lại chính là những kẻ vạch trần âm mưu của Quách Nhật 
Niệm Thanh, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho họ... Mẫn Mẫn giờ sao rồi? Còn Trương 


Trang 2.064/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lập, Nhạc Dương? Pháp sư Á La và Ba Tang? Phải tính sao đây? Giờ phải tính sao đây? 


Trang 2.065/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 412: Ttươog Lập Gửi W@e 


Nghe Tước Mẫu vương kể lại, Lữ Cánh Nam không khỏi giật mình kinh hãi, vội hỏi: “Quách 
Nhật Niệm Thanh ở ngay bên cạnh ông tự tiện điều động tướng lĩnh, sắp đặt thân tính của 
mình, vậy mà ông không hề hoài nghi hắn sao?” 


Tước Mẫu vương bi thương lắc đầu: “Mấy năm nay, toàn bộ tinh lực của ta đều dồn cả vào con 
gái, trong lòng luôn nghĩ, ngôi báu này sớm muộn gì cũng là của Quách Nhật Niệm Thanh rồi, 
đương nhiên là không chú ý nhiều đến nó.” 


Lữ Cánh Nam bấy giờ mới sực nghĩ đến, Quách Nhật Niệm Thanh bày kế làm mù mắt công 
chúa, không đơn giản chỉ vì ụ không muốn lấy nàng làm vợ, kẻ này dùng kế cực kỳ sâu xa, tính 
toán kỹ lưỡng, hoàn toàn nắm chắc nhược điểm của từng người. 


Lữ Cánh Nam nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Tước Mẫu Vương, rồi lại nhìn công chúa 
Lạp Mẫu đáng thương bên cạnh ông ta, thật đúng là, phượng hoàng ướt sũng không bằng gà, 
không khỏi lấu làm thương xót: “Các vị có dự tính gì không?” 


“Dự tính?” Tước Mẫu vương cười khổ một tiếng: “Chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, tìm một sơn 
thôn nào không có ai biết đến chúng ta, sống nốt cuộc đời bình lặng. Chỉ hụ vọng Quách Nhật 
Niệm Thanh đừng quá tuyệt tình, tha cho tính mạng của hai cha con chúng tôi. ” 


Lữ Cánh Nam nói: “Lẽ nào dân chúng Langbu không đi theo ông chống lại Quách Nhật Niệm 
Thanh?” 


Tước Mẫu vương cúi gằm mặt xuống, nói: “Bản vương luôn ở trong cung, ít khi ra ngoài, cũng 
chẳng có mấy người dân được nhìn thấy mặt. Lần gần đâu nhất cũng là mười mấy năm trước, 
bọn họ đa số đều là những người già đức cao vọng trọng, giờ hầu như đã thành người thiên cổ 
cả rồi. Vả lại, mười mấy năm nay, bản vương thay đổi rất nhiều, các vị cũng biết đấy, các thôn 
làng ở Langbu chúng ta đa phần đều tự cấp tự túc, hơn chục năm không qua lại là chuyện rất 
bình thường. Giờ có thể nói, ngoài dân chúng thành Tước Mẫu, không còn ai nhận ra bản vương 
nữa. Đáng tiếc nhất là, lần nàu bỏ trốn quá vội vàng, thậm chí còn không kịp mang theo tín vật 
nào có thể chứng minh được thân phận của bản vương. Chẳng những thế, bao năm nay Quách 
Nhật Niệm Thanh luôn bôn ba bên ngoài, những người biết và ủng hộ nó ngược lại rất nhiều, 
chỉ cần nó khống chế được thế cục ở Tước Mẫu, thử hỏi còn ai có thể phản đối nữa đây?” 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã nôn nóng đứng dậy, nói với Lữ Cánh Nam: “Đi thôi, chúng ta 
mau đi!” Gã thực sự không dám tưởng tượng, nếu bọn Mẫn Mẫn rơi vào tau Quách Nhật Niệm 
Thanh hậu quả sẽ như thế nào. 


Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn lần cuối hai cha con bị Quách Nhật Niệm Thanh đuổi xuống khỏi 
vương tọa, có điều, giờ đâu bản thân bọn cô cũng đang phải vùng vẫy trong vòng xoáy âm mưu 
của Quách Nhật Niệm Thanh, thực sự không có khả năng giúp đỡ, chỉ còn biết thầm cầu 
nguyện cho họ. 


“Đi thôi!” Trác Mộc Cường Ba đứng bên ngoài cửa hang thúc giục, gã vốn chẳng có hảo cảm gì 


Trang 2.066/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


với vị Tước Mẫu vương. Có thể nói, tất cả kết cục này đều do lão quốc vương u mê tự chuốc lấu, 
gieo gió gặt bão. Chính tay ông ta đã vun đắp sức mạnh cho Quách Nhật Niệm Thanh, giờ đâu, 
Quách Nhật Niệm Thanh dùng chính sức mạnh ấy lật đổ ông ta, lại còn tiến thêm một bước, uụ 
hiếp những khách qua đường như bọn gã... Gã đột nhiên lại nhớ đến Mẫn Mẫn, trong lòng rối 
như tơ vò. 


Vậy là, họ không nghỉ ngơi được chút nào ở chỗ di tích. Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba 
loạng choạng bắn dâu móc, vội liên tiếp tung mình mấy lượt, lao lên phía trước gã, lên tiếng an 
ủi: “Sự việc không tệ hại như anh nghĩ đâu. Tước Mẫu xảy ra biến cố lớn như vậy, họ không thể 
nào không phát giác ra điều gì, đặc biệt là Ba Tang, anh ấy rất mẫn cảm với máu và chiến 
tranh.” 


Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng chất vấn: “Vậy tại sao họ vẫn chưa trở về Công Nhật Lạp? Còn 
lưu lại đó làm gì?” 


Lữ Cánh Nam lại nhẫn nại giải thích: “Đó là nơi chúng ta hẹn gặp, dù họ phát hiện nguy hiểm, 
thì cũng phải ở lại để cảnh báo cho chúng ta; một khả năng khác nữa là, trong nhóm chúng ta 
có người không may bị bắt, họ ở lại để nghĩ cách cứu người.” 


“Vậy mà cô còn bảo tôi là không có chuyện!” 


Đúng lúc ấy, hai người cùng lúc phát giác phía trước có người, vừa nấp vào một tán cây, liền 
nghe thấu giọng Nhạc Dương cất lên: “Cố gắng lên, anh sẽ không sao đâu mà.” 


Chỉ thấu pháp sư Á La, Ba Tang, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lân lượt xuất hiện, Trác Mộc Cường 
Ba hân hoan khôn tả, kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống. 


“Nhạc Dương!” “Trương Lập!” 


Liếc thấu Mẫn Mẫn không sao, Trác Mộc Cường Ba cũng yên tâm phần nào, lập tức dồn sự chú 
ý vào Trương Lập đang nằm phục trên lưng Ba Tang. Bọn Nhạc Dương thấy Cường Ba thiếu gia 
và giáo quan từ trên trời nhảy xuống, cũng vô cùng hoan hỉ, nhưng bước chân vẫn không dừng 
lại. Trác Mộc Cường Ba còn chưa chạm đất, đã nghe Nhạc Dương hỏi: “Cường Ba thiếu gia, 
pháp sư Tháp Tây đâu?” 


Trác Mộc Cường Ba chạm đất, lộn một vòng cho hết đà rồi đứng dậy: “Vẫn ở thôn Công Nhật 
Lạp. Trương Lập sao vậy?” 


Nhạc Dương giẫm chân nói: “Mau lên, vừa đi tôi vừa kể,” rồi tấp tếnh lê bước tiến lên. 

Lữ Cánh Nam thì trực tiếp đưa tay bắt mạch Trương Lập, chỉ thấy pháp sư Á La lắc đầu nói: “Là 
một loại cổ độc không biết tên đã thất truyền, giờ chỉ còn xem pháp sư Tháp Tây có cách gì hau 
không thôi. ” 


Sau khi chạy khỏi Tước Mẫu được một quãng không xa, Nhạc Dương tỉnh thần mệt mỏi, cộng 
với vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục nên hành động chậm chạp hẳn, Ba Tang thấy vậy liền 
không nói một lời, giằng lấy Trương Lập, đặt lên lưng mình. Mới đầu, thần trí Trương Lập vẫn 
còn tỉnh táo, trên đường trốn chạy vẫn không quên trêu đùa cợt nhả với Nhạc Dương, nhưng 
chẳng bao lâu sau, anh lại rơi vào trạng thái đờ đẫn buồn ngủ. Pháp sư Á La kiểm tra trạng thái 
của Trương Lập, rồi lại nghe Nhạc Dương tả lại quá trình, song cũng thúc thủ không biết làm 


Trang 2.067/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sao. Còn việc pháp sư Tháp Tây có biện pháp gì chữa trị loại cổ độc này hay không, pháp sư Á 
La cũng không dám chắc. Nhưng dù sao cũng cần phải nhanh chóng đến chỗ pháp sư Tháp 
Tâu, có lẽ, lúc này ông chính là hụ vọng duy nhất của Trương Lập. 


Sau cả một quãng đường dài bôn ba mệt mỏi, dù Ba Tang thể lực kinh người cũng phải thở phì 
phò như trâu. Trác Mộc Cường Ba đi phía sau, khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái. Ba Tang liền 
hơi vặn người, lưng lệch sang bên phải. Trác Mộc Cường Ba lập tức vươn tay gánh lấy Trương 
Lập, khẽ nhún vai, buông tav, rồi xốc mạnh, để Trương Lập bám lên lưng mình. 


Thôn Công Nhật Lạp. Pháp sư Tháp Tây sau khi biết tin vội vàng quay lại. Ông ở trong phòng 
Trương Lập kiểm tra suốt nửa ngày trời, Trác Mộc Cường Ba trông chừng bên cạnh. Nhạc 
Dương vốn định vào làm trợ thủ cho pháp sư, nhưng ông chỉ liếc anh một cái, bảo ngay là thể 
lực không đủ. 


Trong phòng, công việc của Trác Mộc Cường Ba rất đơn giản, chỉ là dịch chuyển cái ghế mỗi 
khi pháp sư có yêu cầu. Thời gian còn lại, pháp sư Tháp Tây hụ vọng gã đừng lên tiếng, đừng đi 
lại, cũng đừng ngồi lên ghế ngủ thiếp đi, tốt nhất là đứng sau lưng ông, để khi nào cần là có thể 
lập tức di động cái ghế đến vị trí cần thiết. 


Theo Trác Mộc Cường Ba quan sát, pháp sư Tháp Tây dường như chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ 
sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia, nhưng chỉ một lúc sau, đã thấy trán ông lấm tấm mồ hôi nhỏ 
xuống, vậy là, lau mồ hôi cho pháp sư cũng thành một công việc của gã. Trác Mộc Cường Ba 
thấy Trương Lập lặng lẽ nằm đó, tựa như đang ngủ sau, nhưng hai mắt pháp sư Á La lại mở to, 
chân mày nhíu chặt, răng nghiến kèn kẹt, tựa như một vị chỉ huy quan sát hai quân đối mặt trên 
chiến địa, chiến cuộc đang hồi kịch liệt, thậm chí không dám thở mạnh. 


Lại thêm một lúc nữa, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng đã hiểu ra tại sao pháp sư Tháp Tây lại 
nói Nhạc Dương không đủ thể lực; cứ đứng vên tại chỗ bất động, không nói không cười, chẳng 
ngờ lại cũng tốn sức đến vậy. Mới đầu gã vẫn chưa thấy gì, nhưng càng lâu về sau, hai chân từ 
đầu gối trở xuống đến gót chân dần dần tê chồn, càng khó chịu hơn nữa là, cả người cứ như con 
vụ sắp sửa ngừng xoay, nửa thân trên và nửa thân dưới không thể giữ trên một đoạn thẳng, chỉ 
cần hơi lơ là một chút, lập tức muốn nghiêng ngả sang hai bên ngay. Nhưng chỉ có vậy thì 
không đủ khiến Trác Mộc Cường Ba chịu không thấu, điều thực sự khiến gã cảm thấy khó chịu 
là, pháp sư Tháp Tây yêu cầu gã phải như một cỗ máy luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh 24/24. Ông 
đánh tay ra hiệu một cái, là Trác Mộc Cường Ba tức khắc phải phản ứng với tốc độ nhanh nhất, 
dịch chuyển cái ghế sang một vị trí khác. Cũng bởi vậu, Trác Mộc Cường Ba luôn phải tập trung 
tỉnh thần cao độ, chờ đợi cánh tay ông ra hiệu. Nhưng pháp sư Tháp Tây mãi không thấy có 
động tĩnh gì, gã phải nhìn chằm chằm vào ông chờ đợi, cảm giác ấy, như thể đang trong một 
trận đối kháng thuần túy tinh thần thôi vậy. Thân kinh, cơ bắp gã đều căng ra như dây đàn. 
Nhìn dáng ngồi bất động như núi của pháp sư Tháp Tây, Trác Mộc Cường Ba dần dần ngộ ra, 
chỉ một động tác đứng đơn giản thế này thôi, con người ta cũng có cực hạn chịu đựng, muốn đột 
phá cực hạn này, nhất thiết phải trải qua huấn luyện chuyên biệt... Mật tul 


Trác Mộc Cường Ba áng chừng đã qua khoảng hai bữa cơm, khi gã bắt đầu cảm thấy mình gần 
như không chịu nổi nữa, chợt thấu thân thể pháp sư Tháp Tây đung đưa như sắp ngã khỏi ghế. 
Trác Mộc Cường Ba vội vàng bước lên đỡ ông, nhưng chính gã cũng suứt ngã lăn ra đất. Pháp 
sư Tháp Tây dùng đầu ngón tay ấn mấy cái lên trán mình, nói: “Chúng ta ra ngoài thôi.” Giọng 
ông đột nhiên nghe già nua đi rõ rệt. 


Trang 2.068/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba không thể tưởng tượng nổi, một vị cao nhân trong hàng ngũ Mật tu giả, có 
thể mấy ngàu mấy đêm liền không ăn không uống, lại mắt hoa đầu váng chỉ vì nhìn chằm chằm 
vào một người mấy tiếng đồng hồ, gã vội hỏi: “Trương Lập... cậu ấu... có sao không ạ?” 


Câu trả lời của pháp sư Tháp Tây là: “Thật đáng sợi” 


Khi Trác Mộc Cường Ba cõng pháp sư Tháp Tây loạng choạng bước ra khỏi gian phòng ấy, mấy 
người Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lập tức ùa tới vây quanh. Pháp sư Á La đỡ pháp sư Tháp Tây, 
Mẫn Mẫn cầm bát đưa cho Trác Mộc Cường Ba nói: “Anh ăn chút gì đi.” Nhạc Dương thì luôn 
miệng hỏi: “Pháp sư, Trương Lập sao rồi ạ? Giờ anh ấu sao rồi?” Địch ô An Cát Mẫu và một 
đám dân làng cũng ở bên ngoài, tiếng người ồn ào náo động. Lữ Cánh Nam phải lên tiếng duy 
trì trật tự: “Mọi người yên tĩnh một chút, lùi lại hết đi.” 


Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhàng đón lấy bát thức ăn, đang định bảo giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi 
một lát, đột nhiên cảm thấy những người xung quanh đều nín lặng như tờ, gã cũng bất giác im 
bặt, ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy pháp sư Tháp Tây đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương, 
vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, kế đó ánh mắt ông quét một vòng, lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lữ Cánh 
Nam. Tiếp theo, ánh mắt pháp sư Tháp Tây lần lượt lướt qua trên người pháp sư Á La, Ba 
Tang, Mẫn Mẫn, Địch ô An Cát Mẫu, Mã Cát, và những dân làng... Chính ánh mắt sắc bén, pha 
chút giận dữ, mang lại cho người ta cảm giác rờn rợn đáng sợ ấy của ông đã khiến tất cả mọi 
người tức thì nín thinh không phát ra tiếng động gì nữa. 


Pháp sư Tháp Tây cũng chăm chú quan sát Trác Mộc Cường Ba khoảng một phút, sau đó ông 
giơ bàn tay mình lên, nhìn thật kỹ một lúc lâu, tựa như lòng bàn tay mình có huyền cơ gì đó vậu. 
Cuối cùng, pháp sư nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Nhạc Dương căng thẳng hỏi: “Xảy ra 
chuyện gì vậy? Pháp sư?” 


Pháp sư Tháp Tây điểm đạm nói: “Cậu trúng cổ độc rồi, Cánh Nam cũng vậy, Á La cũng vậu, 
An Cát Mẫu cũng vậy, tất cả chúng ta, đều đã trúng cổ độc.” Một câu nói nàu của pháp sư Tháp 
Tây, lập tức khiến toàn bộ mọi người có mặt chấn động. 


“Thế... thế là sao? Lẽ nào loại cổ độc này, còn truyền nhiễm được?” Nhạc Dương lắp bắp hỏi. 


Pháp sư Tháp Tây cũng đang thảm suụ đoán trong lòng, tự nhủ: “Không đúng, loại cổ độc 
Trương Lập trúng phải dường như không có khả năng truyền nhiễm, mà mọi người bị nhiễm 
độc theo con đường khác. Trong nước ư? Không, theo ghi chép trong thư tịch xưa, loại cổ độc 
này rất khó lây lan theo đường nước, vả lại cổ độc mỗi người trúng phải đều không giống nhau, 
bị truyền nhiễm từ đâu vậy nhỉ? Triệu chứng của Trác Mộc Cường Ba nặng hơn ta, hẳn là cậu ấu 
đã truyền nhiễm cho ta. Cậu ấu bị nhiễm lúc đi tiếp ứng bọn Nhạc Dương; trong đám người ấu, 
tình trạng của Nhạc Dương là nghiêm trọng nhất, nhưng dường như cậu ấy không phải người 
trực tiếp mang mầm bệnh, lẽ nào...” Pháp sư Tháp Tây đột nhiên thốt lên: “Đưa tôi đến chỗ 
Đại Địch ô Thứ Kiệt.” 


Sau khi xem xét tình hình của Đại Địch ô Thứ Kiệt, pháp sư Tháp Tây ảo não lắc đầu: “Quả 
nhiên là vậu... ” 


Pháp sư Á La khẽ hỏi: “Chuyện gì thế?” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Đại Địch ô Thứ Kiệt rõ ràng đã thử nghiệm rất nhiều loại cổ độc trên 


Trang 2.069/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cơ thể mình, giống như các loài động vật thường xuyên ăn độc trùng vậy, độc tố bên trong cơ 
thể ông ấy tự trung hòa lẫn nhau, đạt đến một trạng thái cân bằng nhất định, bình thường thì 
không có gì dị thường cả. Nhưng lần này, khi Quách Nhật Niệm Thanh tra khảo ông ấy, để kéo 
dài sinh mạng, giữ cho Thứ Kiệt được tỉnh táo, hắn đã sử dụng một loại cổ độc khác... Mặt khác, 
sức sống của Thứ Kiệt giờ đây cực kù yếu ớt, cân bằng của môi trường bên trong cơ thể đã hoàn 
toàn bị phá vỡ. Bởi thế, các loại cổ độc bắt đầu cắn ngược trở lại, làm ông ấy biến thành một 
nguồn bệnh lớn, phàm người nào tiếp cận ông ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều bị nhiễm phải một số 
cổ độc, sau đó lại lây lan truyền nhiễm cho những người khác, thành thử, người trong làng này 
đều đã bị nhiễm bệnh rồi.” 

Pháp sư Á La lại hỏi: “Còn cứu được ông ấu không?” 

Pháp sư Tháp Tây lắc đầu: “Sinh mệnh ông ấy đã đi đến điểm tận cùng, giờ đâu cơ thể nàu đã 
biến thành chiến trường cho các loại cổ độc cắn xé lẫn nhau, ta cũng không thể làm gì được 
nữa. ” 

“Vậy người trong thôn làng phải tính sao?” 


“Ta sẽ gắng hết sức, ta thấy tình trạng của họ không hề rõ rệt, nhưng có nặng có nhẹ, dường 
như không có loại nào là cổ độc chí mạng cả.” 


“Còn Trương Lập?” 


é bà 


'“ Trương Lập... còn cứu được không?” 


é Hà 


“Ừm??” 


“Ta chưa từng gặp loại cổ độc nào như thế, trong thư tịch cũng không có ghi chép gì về nó.” 
Pháp sư Tháp Tây nói ra sự thực: “Kinh mạch trong cơ thể cậu ta dường như đã bị cải tạo, giờ 
đâu đã hoàn toàn lệch lạc, nhiệt độ cơ thể cũng khác với người thường. Rõ ràng, đây là một loại 
cổ độc ảnh hưởng đến đại não, cũng là loại phức tạp nhất, khó đối phó nhất.” 


Pháp sư Á La thắc mắc: “Tại sao không thể trực tiếp dùng biện pháp phẫu thuật? Giống như 
chữa trị cho công chúa Lạp Mẫu vậy.” 


“Không giống nhau.” Pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói: “Công chúa Lạp Mẫu, chỉ cần phẫu thuật 
loại bỏ u nang đè lên dâu thần kinh thị giác, chỉ là dạng phẫu thuật mở hộp sọ đơn giản; còn 
tình huống của Trương Lập, rõ ràng là các phần trung tâm của đại não bị tổn thương, mở hộp 
sọ can thiệp sâu, phục hồi tổ chức não... cho dù bệnh viện hiện đại nhất thế giới cũng chưa chắc 
đã làm được. Giờ thảo luận chuyện này cũng vô dụng, tôi chỉ có thể cứu những người còn cứu 


^s 3 


được thôi. 
Pháp sư Á La lẳng lặng cúi đầu, trằm giọng nói: “Vậy thì, buộc phải bỏ rơi Trương Lập sao?” 


Sau một hồi lâu trầm mặc, pháp sư Tháp Tây mới chậm rãi cất tiếng: “Để ta thử dùng kim 
châm, cố định các kinh mạch của cậu ấy lại, còn những thứ khác... chỉ còn biết nghe theo ý trời 
thôi vậu. ” 


Trang 2.070/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ừm...” pháp sư Á La thở dài một hơi, bấu giờ mới cõng pháp sư Tháp Tây lên, nặng nề bước 
ra. 


Hai vị pháp sư vừa bước ra bên ngoài, liền bị một đám người quây lại hỏi han. Pháp sư Tháp 
Tây nói với mọi người phát hiện của mình, đồng thời tỏ ý mình sẽ tận hết sức lực chữa trị, dân 
làng mới yên tâm phần nào. Trong suy nghĩ của bọn họ, cổ độc của Đại Địch ô Langbu, do Đại 
Địch ô Yaca giải trừ chắc là không vấn đề gì, vả lại, trước đó, qua Địch ô An Cát Mẫu, mọi người 
cũng biết pháp sư Tháp Tây chữa trị cho các bệnh nhân của Mã Cát như thế nào, nên ai nấu 
đều rất có lòng tin với ông. 


Tối hôm ấy, Đại Địch ô Thứ Kiệt ngừng thở. Pháp sư Tháp Tây yêu cầu mọi người đào xung 
quanh gian phòng của vị Địch ô già một cái rãnh tròn, rồi hỏa thiêu cả gian nhà bằng đá với di 
thể của ông bên trong. 


Ngày hôm sau, trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nói với Khước Ba Ca 
Nhiệt: “Hắn vẫn chưa chết.” 


Khước Ba Ca Nhiệt cau mày: “Không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng thực sự có khả năng cứu 
người?” 


“Không.” Quách Nhật Niệm Thanh tự tin giơ mảnh giấy trong tay lên, nói: “Qua Ba Đại Địch ô 
đã dùng kim châm, chắc là một bí thuật đặc biệt, khiến máu tạm thời ngưng lưu thông, nên các 
phản ứng bên trong cơ thể đều chậm lại, từ đó kéo dài thời gian sinh tổn cho tên Trương Lập 
ấy!” 


“Lão ta thật sự rất lợi hại!” Khước Ba Ca Nhiệt dường như vẫn rất e ngại pháp sư Tháp Tâu. 


“Vậu thì cũng chưa chắc, cho dù dùng kim châm, ta thấy tên Trương Lập đó sớm muộn gì cũng 
phải chết thôi. Tạm thời cho bọn chúng mấy ngày nghỉ ngơi, để xem lão Địch ô từ bên ngoài 
đến ấy có thủ đoạn gì, nói không chừng chỉ là một tên giỏi nói mà không biết làm thôi!” Nói 
đoạn, ánh mắt Quách Nhật Niệm Thanh lại hướng về phía tấm bản đô. Tiếp sau đây, y sẽ rất 
bận rộn, cần phải tiếp tục tiến hành thanh lọc để đảm bảo chắc chắn địa vị của mình, ngoài ra 
còn cần phải đặt ra một loạt kế hoạch nhằm vào Yaca nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, đợi y rảnh 
tay ra, thì ngày tàn của bọn Trác Mộc Cường Ba cũng sẽ đến. 


“Đợi đấy, hãy đợi đấy, sắp thành hiện thực, sắp thành hiện thực rồi!” Quách Nhật Niệm Thanh 
thầm nhủ, khóe miệng nở một nụ cười. 


Nhạc Dương để ý thấy, mấy ngày sau đó, Mã Cát không hề nước mắt lã chã, cả ngày thút thít 
như Mẫn Mẫn. Cô không khóc, mà chỉ ở bên cạnh Trương Lập, ánh mắt từ ái như của một 
người mẹ chăm chú ngắm nhìn đứa con đang say ngủ. Từ khi pháp sư Tháp Tây dùng kim châm 
định mạch cho Trương Lập, Mã Cát luôn ở bên cạnh anh, cầu thần Phật phù hộ, chờ đợi kỳ tích 
xuất hiện. 


Mấy ngày hôm nay, người mệt mỏi nhất là pháp sư Tháp Tây, tuy Địch ô An Cát Mẫu cũng giúp 
được một số việc, nhưng hiệu quả không cao, những người khác thì lại càng không cần nhắc 
đến. Từ thử thuốc, thử kim châm, thử các phương pháp trị liệu, tất cả mọi sự pháp sư Tháp Tây 
đều phải tự tay thực hiện. Cổ độc trên người Đại Địch ô Thứ Kiệt truyền nhiễm ra cực kỳ phức 
tạp, chủng loại vô số, lại pha trộn hỗn độn, mỗi loại đều khiến pháp sư Tháp Tây phải vắt óc 


Trang 2.071/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


suụ nghĩ, hao tổn không ít tâm lực mới tìm được cách hóa giải. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, 
mái tóc ông đã từ màu đen nhánh chuyển sang lấm tấm hoa râm, rồi từ hoa râm chuyến sang 
bạc trắng như cước, gương mặt cũng già nua đi đáng kể. 


Còn Trương Lập, mấy ngày nay lại rất an tĩnh, dẫu có triệu chứng phát cuồng thì cũng đã bị kim 
châm phong tỏa, không nhúc nhích gì được. Mỗi lần thấu cơ bắp anh co giật liên hồi, hai hàm 
răng nghiến chặt lại, Mã Cát đều nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp vào má mình, lầm bẩm 
thủ thỉ gì đó. 


Nhạc Dương thường hay ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, anh biết, Trương Lập nhất định đang 
cực kỳ đau đớn, đang có vô vàn con sâu độc gặm nhấm trong não bộ của anh. Mỗi lần như thế, 
Nhạc Dương lại cảm thấy mình thật vô dụng! 


Cổ độc của Quách Nhật Niệm Thanh rốt cuộc cũng bắt đầu có tác dụng, lớp da Trương Lập dần 
dần chuyển sang màu nâu xỉn, rờ lên thấu có một lớp cưng cứng, có hiện tượng chuyển hóa 
thành chất sừng. Lật mí mắt của anh lên, liền phát hiện trên tròng trắng những sợi tơ máu tựa 
như xúc tu động vật đang tập trung về phía mống mắt. Còn ở xung quanh mống mắt, lại có 
những đốm máu lấm chấm, khiến con mắt anh thoạt trông như một viên hồng bảo thạch. Có 
lúc, Trương Lập còn chảy nước mắt màu đỏ nhạt. Pháp sư Tháp Tây nói, đó là kết quả khi áp 
lực trong hộp sọ thay đổi, khiến Trương Lập bị chảu máu dưới mắt. 


Mặc dù pháp sư Tháp Tây đã nỗ lực hết sức, nhưng cơ thể Trương Lập vẫn không ngừng biến 
đổi hằng ngàu. Họ không có hệ thống duy trì sinh mạng, mỗi ngày, Trương Lập chỉ có thể uống 
một chút xíu nước sạch, thân thể được rèn từ sắt thép ấu, đang mỗi lúc một khô héo tàn lụi. Tất 
cả mọi người đều biết, cứ tiếp tục thế này, Trương Lập kiệt quệ mà chết chỉ là chuyện sớm hay 
muộn, thế nhưng họ lại không nghĩ ra được bất cứ cách nào, pháp sư Tháp Tây có thể cứu trị 
cho tất cả mọi người ở thôn Công Nhật Lạp, duy chỉ mình Trương Lập là không... 


Còn bọn Trác Mộc Cường Ba, những người đã cùng đồng cam cộng khổ tìm kiếm Bạc Ba La 
thần miếu, lại chỉ có thể ngày ngày nhìn Trương Lập gầy mòn, đau đớn, giãu giụa; toàn bộ cái 
quá trình chậm chạp ấy đồng thời cũng giàu vò hành hạ hệ thần kinh của mỗi người bọn họ. Ba 
Tang càng lúc càng trầm mặt ít nói, Mẫn Mẫn thì cả ngày thút thít, vẻ bất lực và bi thương hằn 
sâu lên gương mặt pháp sư Á La, còn Lữ Cánh Nam tuy rằng sắc mặt vẫn luôn lạnh tựa băng 
sương, nhưng trong ánh mắt cũng thường thấp thoáng lộ ra vẻ đau đớn xót xa. 


Cuối cùng, khi pháp sư Tháp Tây phát hiện lượng nước dãi của Trương Lập bắt đầu nhiều lên, 
đồng thời dính kết thành dạng tơ, ông nói với mọi người, Trương Lập đang tiết ra các bào tử 
thông qua đường nước dãi, nếu bất cẩn bị cắn phải thì cũng sẽ trúng độc. 


Ba Tang cho rằng không nên tiếp tục kéo dài như vậy nữa, bèn đề nghị để cho Trương Lập 
được chết một cách yên bình. Đối với anh, để Trương Lập sống mà chỉ biết có đau đớn, ngoài ra 
không còn bất cứ cảm giác gì khác thế này, thì có lẽ, cái chết mới là một sự giải thoát. 


Nhưng Nhạc Dương kiên quyết không đồng ý, anh không đưa ra bất cứ nguyên nhân và lú do 
nào, chỉ nói với Trác Mộc Cường Ba một câu: “Cường Ba thiếu gia, đừng bỏ rơi Trương Lập 
mà... ” 


Câu nói ấu, đã đâm sâu vào tâm khảm của Trác Mộc Cường Ba, gã nhắm mắt lại, liền trông thấy 
cảnh tượng hai mươi năm về trước, trong khe núi xanh ngắt đó, tiếng cười cất lên trong veo như 


Trang 2.072/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chuông bạc, “anh à... anh à...” câu nói em gái gã chưa nói ra, rõ ràng là “anh à, đừng bỏ rơi em 
mà...” Cái bóng màu xám, cú bổ nhào cuối cùng của Lang vương... bụi khói để lại sau đuôi xe... 
tiếng gầm rú của đàn sói... 


“Trác Mộc Cường Ba tôi, sẽ không bỏ rơi bất cứ ai... ” 

“Cường Ba thiếu gia, nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi hụ vọng người ra tay, sẽ là anh...” 
“Nhớ kỹ, người nhà, chính là, không có ai bị bỏ rơi, không có ai bị quên lãng... ” 

“Nếu có một ngày, người ấu đổi lại là em, anh sẽ làm thế nào...” 

“Anh sẽ làm thế nào?” 

“Anh sẽ làm thế nào...” 


Trác Mộc Cường Ba đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Cảnh tượng lần đầu gặp mặt Trương Lập khi 
trở về cao nguyên, rồi khoảnh khắc hai người trở nên hiểu nhau trong động băng ở Khả Khả 
Tây Lý, dáng vẻ không phục, kinh ngạc hay tò mò của anh, hay bộ mặt khi anh lo lắng, sợ hãi, 
lúc vui đùa... từng hình ảnh đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. 


Trác Mộc Cường Ba quay sang hỏi pháp sư Tháp Tây, liệu Trương Lập có biến thành quái vật 
như trong truyền thuyết nói hay không. Pháp sư Tháp Tây lắc đầu phủ định khả năng này, ông 
nói, cơ thể Trương Lập rất yếu ớt, không được cung cấp dinh dưỡng, dĩ nhiên cũng không lấy 
đâu ra năng lượng hoạt động, cho dù anh có hoàn toàn trở thành con rối của bào tử thì cũng 
không thể vùng bật dậu gây tổn thương cho người khác được. Pháp sư thở dài tiếc nuối bảo với 
gã, đâu chính là phương thức sinh tồn của bào tử cổ độc, bọn chúng rất giống với virus, kú sinh 
lên vật chủ, chiếm dụng vật chủ, mỗi tế bào, mỗi phần dinh dưỡng vật chủ hấp thu được đều trở 
thành thức ăn của chúng, thân thể vật chủ biến thành chiến trường của chúng, để chúng mặc 
tình xâm chiếm từng chút, từng chút một, để rồi khi chúng giành được thắng lợi hoàn toàn, thì 
cũng cùng với vật chủ nghênh đón cái chết. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn gương mặt gầy quộc xanh xao của Trương Lập, rồi lại nhìn làn da đã 
trở nên thô ráp sản sùi, bảo gã phải rút đao ra với gương mặt thân thuộc ấy, gã không thể làm 
được, huống hồ, bên cạnh còn một gương mặt còn gầy gò hơn, một đôi mắt trong veo đến độ 
khiến con tim người ta phải run rấu đang nhìn chằm chằm nữa. 


Thêm ba ngày nữa trôi qua, vào một buổi chiều khi hoàng hôn gần buông xuống, Trương Lập 
đột nhiên tỉnh dậy, không có bất cứ triệu chứng gì báo trước. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, 
không ngờ anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, không hề mất đi bản ngã con người. Kỳ tích thình lình 
xuất hiện ấy khiến Nhạc Dương đờ người ra, quên cả đi báo với mọi người. Anh và Mã Cát cứ 
ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Trương Lập, chỉ sợ mình vừa quay người đi, Trương Lập sẽ lại 
chìm vào giấc ngủ. 


Trương Lập nhìn Nhạc Dương ngồi bên trái mình, rồi lại nhìn Mã Cát phía bên phải, khẽ mỉm 
cười, giọng nói của anh hết sức yếu ớt: “Một người là bạn tốt nhất của tôi, một người là cô gái 
tôi yêu thương nhất, vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy hai người, thật tốt quá...” 


“Anh đỡ chút nào chưa? Có đói không? Cảm thấu thế nào? Đau không? Có muốn ăn gì không? 
Anh...” Một loạt câu hỏi dồn nén trong lòng Nhạc Dương được thể ùa ra, nhưng lời ra đến 


Trang 2.073/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


miệng lại tắc nghẽn lại, không sao cất lên thành tiếng. Trương Lập tỉnh rồi, Trương Lập mở mắt 
rồi, Trương Lập nói được rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? 


Ngón tay Trương Lập khẽ nhúc nhích. Mã Cát dịu dàng quờò một chân, nâng bàn tay Trương Lập 
lên, áp vào má mình, giống như mọi ngày trước. Trương Lập tiếp tục nói với giọng yếu ớt hư 
nhược: “Tôi mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, tôi đã trở về mái nhà xưa ở quê, rải đá xanh, lợp 
ngói xanh, cơn mưa lâm thâm rơi mãi không ngừng. Tôi mơ thấy mình nằm trong cái nôi đan 
bằng thân tre, mẹ vừa đưa nôi, vừa cẩm tay tôi, miệng gọi `con ơi, con ờï. Mẹ nói với tôi rất 
nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì cả... ” 


Một cảm giác chua xót đớn đau dâng trào ngập tràn tâm trí Nhạc Dương, anh đột nhiên nghẹn 
ngào, khó nhọc lắm mới cất được lời: “Đừng nói nữa.” 


Trương Lập tựa hồ như không nghe thấy, âm thanh lơ lửng nhẹ bẫãng, được được mất mất đó 
vẫn vang lên: “Tôi mơ thấy mẹ già rồi, nếp nhăn trên mắt cũng nhiều hơn, lưng còng rồi, tóc 
bạc trắng như cước; tôi mơ thấy mình gọi điện về nhà, báo tôi đã xuất ngũ, sắp chuyển ngành, 
sắp về nhà rồi, mẹ tôi mừng lắm... mẹ muốn ra ga xe lửa đón tôi. Cậu chưa đến quê tôi đúng 
không, nơi ấy cách ga xe lửa mấy chục dặm đường, phải băng qua hai triển núi, rồi qua ba con 
suối cơ. Trời chưa sáng, mẹ đã thức dậy, đi đôi giàu vải, cầm ngọn đèn dầu, bước thấp bước cao 
trên con đường núi. Dọc đường không gặp một ai, trên trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thoát ấn 
thoát hiện, tôi dường như ở ngay phía sau mẹ, ngóng nhìn theo bóng lưng của bà, ánh đèn vàng 
vọt, chiếu hắt lên gương mặt mẹ...” 


Nhạc Dương không sao kìm được dòng nước mắt, nói như đang khẩn cầu: “Anh, đừng nói nữal” 


Hai mắt Trương Lập ngước nhìn lên trần nhà, cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, tiếp tục 
lắm bẩm: “Từ nhỏ tới lớn, tôi tự vấn lương tâm thấy mình không nợ bất cứ ai, ngoài mẹ tôi ra. 
Cả đời này, tôi đều nợ mẹ. Từ ngày sinh ra trên đời, đã làm mẹ cảm thấy đau đón, hồi nhỏ lại 
lắm bệnh, khiến mẹ chẳng ngủ được một giấc yên. Hồi đi học lại không cố gắng, hay đánh 
nhau, trốn học, suốt thời ấu thơ, tôi chưa từng làm điều gì khiến mẹ có thể tự hào... cho tới khi 
tôi nhập ngũ, mẹ lại may lót giàu cho tôi, từng đường kim mũi chỉ đều thật chặt, thật khít...” 


Nhạc Dương bật dậy nắm chặt cánh tay đã cứng như cành củi khô của Trương Lập, tưởng như 
gào lên: “Cầu xin anh đấy, đừng nói nữal” 


Trương Lập chầm chậm quay đầu lại, dùng đôi mắt hõm sâu, đỏ như hồng bảo thạch ấy, chăm 
chú nhìn Nhạc Dương, thở dài: “Tôi nghĩ, chắc mình không thể đến Bạc Ba La thần miếu nữa 
rồi, nếu mọi người tìm được, nếu có thể ra khỏi đây, cậu...” 


Nhạc Dương vừa rơi lệ, vừa nghiến răng nói: “Anh nói bậy gì đó! Anh không sao cả... chỉ là... 
chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là khỏe lại ngay thôi, chúng tôi đều đang đợi anh, đợi anh khỏe lại, 
chúng ta sẽ tiếp tục lên đường!” 


Trương Lập nở một nụ cười đau đớn, lắc đầu nói: “Cậu đâu có biết diễn kịch, suy luận còn được, 
chứ nói dối thì thực không ổn lắm đâu, làm gì có ai vừa khóc vừa báo tin mừng cho người ta như 
thế chứ.” Nhạc Dương còn đang định nói gì, Trương Lập đã tiếp lời: “Được rồi, tôi nhớ lại cả 
rồi, Quách Nhật Niệm Thanh hạ cổ độc lên người tôi, con sâu tởm lợm ấy đang ở trong bụng tôi 
rồi, hình như, tôi sẽ biến thành quái vật đúng không?” 


Trang 2.074/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Không đâu,” Cơ mặt căng ra, Nhạc Dương gượng cười nói: “Anh xem, bây giờ chẳng phải anh 
vẫn đang rất ổn đó sao, sao lại biến thành quái vật được?” 


Trương Lập khép hờ đôi mắt, nói: “Thực ra, tôi luôn cảm nhận được, bọn chúng đang ở trong 
đầu mình, cậu không thể nào hiểu được cảm giác ấy đâu, giống như... trong não cậu có một ổ 
gián, bọn chúng bò khắp người, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng chúng ăn `rột rột rột' nữa cơ, 
tôi cũng muốn dũng cảm một chút, nhưng mà, thật sự, thật sự, rất đau đớn!” 


“Không có chuyện đó đâu!” Nhạc Dương gắng giữ nụ cười cứng nhắc ấy trên môi, kiểm chế 
không cho nước mắt chảy ra nữa, lại nói: “Pháp sư Tháp Tây đã nghĩ ra cách rồi, nói cho anh 
biết nhé, ông ấy đã trị bệnh cho tất cả mọi người trong thôn Công Nhật Lạp đấy...” 


Đôi mắt màu đỏ sậm của Trương Lập phảng phất như đã nhìn thấu tâm can Nhạc Dương, anh 
ngước về phía xa xăm, giọng nói đượm đầy vẻ mệt mỏi và hụt hãng: “Xem ra, tôi chỉ có thể 
mang theo tiếc nuối...” Lời còn chưa dứt, bàn tau Nhạc Dương đang nắm lấy cánh tay anh đã 
bóp mạnh, dứt khoát ngắt lời: “Anh nghe tôi nói...” 


Ánh mắt Trương Lập dường như thu lại, chăm chú nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng nhìn 
thẳng vào mắt anh, mặt đối mặt hồi lâu, mới nghe Nhạc Dương chảm chậm nói từng chữ mội: 
“Mẹ của anh, chính là mẹ của tôi!” 


Nước mắt đỏ tươi nhuộm thắm cả gò má Trương Lập, anh lật tay lại, nắm chặt bàn tay Nhạc 
Dương. Nhạc Dương đặt bàn tay kia lên mu bàn tay Trương Lập. Trương Lập cũng rút tau phải 
ra khỏi tau Mã Cát, khó nhọc đặt lên mu bàn tay Nhạc Dương: “Anh em tốt, người anh em tốt 
của tôi!” 


Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn bàn tay nắm chặt, không nói một lời nào, bốn hàng nước 
mắt chảm chậm chảy xuống theo gò má. 


Trang 2.075/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 413: Số Vệnh Của Pháp Sư Tháp Tây 


Trong vương cung Tước Mẫu. 


“Lão ta thật chẳng ra sao, ngài[11] nói đúng, lão chỉ giỏi nói mồm, khi bắt tay vào làm thì giống 
như đứa trẻ mới học dùng cổ độc vậy. Hừ, một chút cổ độc của Thứ Kiệt lây lan ra trước khi 
chết đã khiến lão phải bươu đầu mẻ trán rồi, kiểu truyền nhiễm đó, ta chẳng cần đến nửa ngày 
là có thể hoàn toàn hóa giải toàn bộ, tạm không nói đến việc lão tốn mấy ngày vẫn chưa giải 
quyết xong, sao lại còn phải nghĩ đến bạc cả đầu ra như thế chứ. Trình độ này, cũng xứng làm 
Đại Địch ô hay saol” Khước Ba Ca Nhiệt phẫn nộ nói, nước bọt bay tung tóe: “Sớm biết trình 
độ sử dụng và phá giải cổ độc của lão kém cỏi như vậy, ta chỉ cần nhích ngón tay một chút là 
bóp chết lão rồi. Để ta đi cho, Tước Mẫu vương!” 


Liếc mắt về phía Khước Ba Ca Nhiệt đang nhìn chăm chăm vào mình, Quách Nhật Niệm Thanh 
khẽ nhếch mép khinh bỉ. Mấy hôm nay, Khước Ba Ca Nhiệt đã nhao nhao đòi xuất trận mấy lần 
rồi, xem ra lão rất muốn báo mối thù bị pháp sư Tháp Tây đánh bại ở Yaca. “Câm miệng!” 
Quách Nhật Niệm Thanh mắng: “Trước khi chết, cổ độc trong người Đại Địch ô sẽ cắn ngược 
trở lại, lại còn có thể truyền nhiễm cho những người xung quanh, tại sao ngươi chưa bao giờ 
nhắc đến chuyện này? Không ngờ đã lây nhiễm cho tất cả dân làng Công Nhật Lạp của ta, ta 
còn chưa trị ngươi cái tội đó đấy!” 


Khước Ba Ca Nhiệt kinh hoảng nói: “Ta... ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới một lần, nhưng khi 
sư phụ ta chết đâu có bị như vậy chứ. Vả lại, ta nghĩ, cổ độc của Langbu và cổ độc của Yaca 
chúng ta, ít nhiều cũng có điểm khác nhau mà. Thật sự ta không cố ý đâu, chúng ta cũng đâu có 
ngờ bọn chúng sẽ cứu luôn cả Đại Địch ô Thứ Kiệt đi chứ! Vốn từ đầu chẳng phải ngài cũng chỉ 
định dùng tên Trương Lập để thử lão già cụt chân kia thôi sao?” Thấy sắc mặt Quách Nhật 
Niệm Thanh đã dịu xuống, Khước Ba Ca Nhiệt lại nói: “Giờ đây lão già cụt chân ấy đã sức cùng 
lực kiệt, tinh thần kiệt quệ yếu ớt nhất, ta nghe nói lão ta vì nghĩ cách giải độc mà suốt hai ngàu 
hai đêm không chợp mắt, chỉ có lúc này hạ cổ độc lên người thì lão mới không thể phòng bị. 
Tuy nói kỹ thuật sử dụng cổ độc của lão ta rất kém cỏi, nhưng bình thường, muốn tiếp cận lão 
già ấy thực là một chuyện khó hơn lên trời đó.” 


“Đợi thêm nữa đi,” Quách Nhật Niệm Thanh dứt khoát nói: “Ta đã bảo rồi, không nhất định 
phải dùng cổ độc đối phó lão ta, ta chỉ muốn xem thử coi lão già ấy có hiểu biết nhiều về cổ độc 
hay không, có thể gây tổn thất cho chúng ta lớn đến mức nào mà thôi, giờ xem ra, sức phá hoại 
của lão cũng không lớn lắm.” 


“Nhưng mà...” Khước Ba Ca Nhiệt bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt một cái, liền câm 
ngay miệng lại, song ngọn lửa thù hận trong mắt lão vẫn cháy lên hừng hực. 


Nhìn bộ dạng phẫn nộ bỏ đi của Khước Ba Ca Nhiệt, Quách Nhật Niệm Thanh gọi một tên thân 
binh đến: “Theo dõi hắn kỹ vào.” 


Hôm đó, Trương Lập đột nhiên tỉnh lại, nói chuyện với Nhạc Dương được vài câu. Sau đó, Nhạc 
Dương thấy dường như anh còn lời muốn nói với Mã Cát, bèn ra ngoài trước, rồi tức thì mang 
tin tức này báo với bọn Trác Mộc Cường Ba. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba và những người 


Trang 2.076/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khác chạy đến, Trương Lập đã lại chìm vào giấc ngủ sâu, họ chỉ trông thấu Mã Cát đang đắm 
đuối nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. 


Không ai biết họ đã nói với nhau những gì, Mã Cát vẫn không rơi nước mắt vì Trương Lập, 
nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy, ánh mắt nhìn chăm chú cùng nụ cười mỉm trên môi ấy, lại càng 
khiến trái tim người ta tan nát. Mã Cát bảo với mọi người, Trương Lập nói anh muốn ở lại đây, 
rồi đưa cho Nhạc Dương một ít tóc, móng tay và một tổ hợp sáu chữ số, cuối cùng Mã Cát nói, 
Trương Lập hy vọng mọi người có thể nhanh chóng rời khỏi đây... 


Sau đó Mã Cát và Địch ô An Cát Mẫu nói chuyện một lúc rất lâu, dường như đã xảy ra tranh cãi 
gì đó, rồi Mã Cát rời khỏi phòng của Địch ô An Cát Mẫu, thái độ rất kiên quyết. Sau khi sự việc 
xảy ra, bọn Trác Mộc Cường Ba mới biết, Mã Cát có ý muốn được chung vạc với Trương Lập. 
Địch ô An Cát Mẫu giải thích, đó là tập tục bồi táng của làng này, người chồng chết vợ hau 
người vợ chết chồng, mà không có con nối dõi thì đều có thể đưa ra để nghị được bồi táng cho 
người kia. Nhạc Dương hỏi đi hỏi lại mấy lượt, họ mới hiểu, “chung vạc” có nghĩa là dùng cái nồi 
sắt lớn ở cổng thôn đun một nồi nước sôi, bỏ hai người vào đấy luộc chín. Đối với người dân ở 
thôn Công Nhật Lạp, đó là cảnh giới cao nhất của sự dung hợp linh hồn và thể xác, sau khi 
chết, linh hồn hai người sẽ hợp nhất, vĩnh viễn chẳng bao giờ phân lụ. 


Nghe có tập tục như thế, bọn Trác Mộc Cường Ba đều vừa kinh hãi vừa rợn hết cả người, xem 
ra Mã Cát đã chấp nhận sự thực và chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, còn họ thì sao, đến giờ phút nàu, 
họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thực rằng Trương Lập sắp sửa phải rời khỏi đội ngũ. Đặc biệt là 
Nhạc Dương, anh liên tục bày tỏ với Trác Mộc Cường Ba, chỉ cần Trương Lập còn một hơi thở, 
tim anh còn đập, thì anh vẫn còn là một thành viên trong đội, không thể bỏ rơi anh được. Trác 
Mộc Cường Ba cũng nhìn ra được, mọi người đều rất đau xót, ai nấy đều ôm một tia hụ vọng 
mong manh và chờ đợi. Có điều, thêm một hai ngày nữa, pháp sư Tháp Tây sẽ giải trừ được hết 
cổ độc nhiễm lên dân làng Công Nhật Lạp, đến lúc ấy, họ sẽ phải lựa chọn thế nào đây? Trong 
lòng Trác Mộc Cường Ba tột cùng mâu thuẫn. 


Chẳng những vậy, từ khi Trương Lập tỉnh lại, pháp sư Tháp Tây phát hiện tốc độ suy kiệt của 
anh nhanh hơn trước rất nhiều, tựa hồ đã không còn chút ý niệm cầu sinh nào nữa. “Có lẽ, 
trước khi tôi chữa xong bệnh cho dân làng, cậu ấy đã...” pháp sư Tháp Tây hết sức lo lắng. 


Cuối cùng, pháp sư Tháp Tây cũng đã chữa khỏi cho người dân cuối cùng. Khi ra khỏi gian nhà 
nhỏ, sắc mặt tái nhợt như thể vừa ốm nặng một trận, ông ngồi trên ghế mà đung đưa như muốn 
ngã. Trác Mộc Cường Ba và những người khác muốn để ông nghỉ ngơi giây lát, song pháp sư 
kiên trì đòi đến kiểm tra lại cho Trương Lập một lần nữa. 


Lúc nàu, hơi thở của Trương Lập đã mong manh như đường tơ, tim đập chậm chạp yếu ớt, lớp 
da đã hoàn toàn chuyển sang dạng sừng, pháp sư Tháp Tây căn bản không thể bắt được mạch 
cho anh. Kiểm tra xong xuôi, pháp sư Tháp Tây đau xót nói với mọi người, theo tính toán lạc 
quan nhất, người đồng đội Trương Lập của họ sẽ rời khỏi đội ngũ vào khoảng sáng sớm hôm 
sau. 


Pháp sư Tháp Tây khó nhọc lắm mới nói được hết câu, rồi được pháp sư Á La đưa đi nghỉ, 
những người còn lại đều hoang mang không biết phải làm sao, chỉ còn biết chờ đợi mà chẳng 
thể kháng cự vòng quay của bánh xe vận mệnh. 


Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh đang nghe một tên binh sĩ báo cáo, nét 


Trang 2.077/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mặt sa sâm. Khước Ba Ca Nhiệt đã biến mất, có lẽ lão ta lén lút bỏ đi từ tối hôm qua. Quách 
Nhật Niệm Thanh biết Khước Ba Ca Nhiệt định làm gì, đồng thời cũng biết lão ta sẽ làm như 
thế nào. “Lão ta sẽ chết thôi.” Quách Nhật Niệm Thanh nói với tên binh sĩ ấu: “Ở Yaca lão đã 
không đối phó nổi Tháp Tây, ở Langbu này, lão cũng không thể làm được. Tuy cái chết của lão 
không ảnh hưởng gì xấu đến việc thống nhất Yaca của ta, nhưng chết lúc này thì vô giá trị quá. 
Vẫn còn rất nhiều việc ta yêu cầu mà lão chưa hoàn thành được.” 


“Vậy, chúng ta có cần đuổi theo lão không ạ?” 


“Lão đi được một đêm rồi, giờ có đuổi theo cũng quá muộn.” Quách Nhật Niệm Thanh đưa tay 
chống lên đầu, trẳm ngâm suy nghĩ: “Phải nghĩ cách gì đó, để cái chết của lão ta giá trị hơn mới 
được...” 


Pháp sư Tháp Tây thực sự đã quá mệt mỏi, dù là người trải qua huấn luyện Mật tu nghiêm khắc, 
rốt cuộc, ông cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 


Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, dân làng đều đang say giấc nồng, pháp sư Á La vẫn luôn canh 
chừng bên ngoài gian phòng pháp sư Tháp Tây nghỉ ngơi đột nhiên bật dậy, thấp giọng hỏi: 
“Ai ”% 


Nhạc Dương khẽ nói: “Cháu đây, pháp sư Tháp Tây tỉnh dậy chưa ạ?” 
Pháp sư Á La lắc đầu: “Ông ấu vẫn đang ngủ, có gì không?” 
Nhạc Dương nói: “Trương Lập hình như, lại có biến đổi, cháu muốn nhờ pháp sư...” 


Pháp sư Á La nói: “Tôi đi xem thử, để pháp sư Tháp Tây ngủ thêm một lúc nữa. Cậu đi gọi 
người nào đến đâu trông chừng đi, giờ ông ấu đang ngủ sau lắm.” Pháp sư Á La hiểu rõ, các Mật 
tu giả sau khi mệt mỏi cực độ, sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với 
thế giới xung quanh, dù có súng nổ bên tai cũng không giật mình, bên ngoài sấm sét đùng đùng 
cũng không tỉnh. 


“Để cháu gọi anh Ba Tang đến.” 


Ba Tang ở phòng ngoài canh gác chừng gần mười phút, đột nhiên nắm chặt thanh đao trong 
tau, xông vào phòng pháp sư Tháp Tây, đảo mắt quét một vòng, thầm kinh hãi tự nhủ: “Kỳ lạ 
thật, cảm giác vừa nãu, hình như là nhắm vào mình?” Anh rón rén nhẹ nhàng đi một vòng xung 
quanh, không phát hiện ra điều gì lạ, bèn quay trở ra phòng ngoài. 


Toàn thân Khước Ba Ca Nhiệt núp trong chiếc áo choàng đen kịt, lão đang tức tối thầm nhủ: 
“Khó khăn lắm mới đấu được lão già kia đi chỗ khác, không ngờ tên khốn này cũng cảnh giác 
cao như vậy, cả thứ vô hình vô sắc này cũng tránh được.” Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy tiếng Ba 
Tang trở về chỗ lúc nãy nằm, Khước Ba Ca Nhiệt không khỏi cả mừng: “Thì ra không phải hắn 
phát hiện ra điều gì, mà chỉ nhờ vào trực giác tránh khỏi thôi, lần này có cơ hội rồi! Tháp Tây, 
ngươi đã cướp vị trí của ta, lại phá hoại âm mưu của ta, khiến ta không chốn dung thân ở Yaca 
nữa, thù cũ hận mới lần này chúng ta tính hết một lượt đi vậy!” 


Trong phòng Trương Lập. 


“Hơi thở gấp gáp hơn à?” pháp sư Á La vừa bước vào phòng đã phát hiện Trương Lập có điều 


Trang 2.078/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bất ổn. 
“Thế nào ạ? Có phải là dấu hiệu hồi phục không?” Nhạc Dương vẫn tràn trẻ hụ vọng. 


“Không,” pháp sư Á La lắc đâu: “Đúng như pháp sư Tháp Tây đã nói, đâu là dấu hiệu sinh 
mạng cậu ấy đã đến hỏi kết.” Nói đoạn, ông nhớ lại lời dặn của pháp sư Tháp Tây trước lúc 
chìm vào giấc ngủ: “Nếu ta không lầm, trước khi Trương Lập chết, hơi thở sẽ trở nên gấp gáp, 
tim đập nhanh hơn, vượt quá mức độ của người bình thường có thể chịu đựng. Trạng thái từ cực 
chậm chuyển sang cực nhanh này là do bào tử sinh sôi quá độ, một lượng lớn độc tố xâm nhập 
cơ thể gây nên. Hô hấp quá nhanh, quá dồn dập sẽ khiến cơ thể không đủ ôxụ, môi trường đầy 
axit trong cơ thể sẽ làm cho cơ bắp bị co rút, sau đó... toàn bộ năng lượng sống sẽ tiêu hao, tất 
cả đều dừng lại...” 


Mã Cát đứng dậu, bình tĩnh bước tới bên cạnh pháp sư Á La, nói: “Anh ấy sắp chết rồi phải 
không ạ?” 


“Ừm...” pháp sư Á La chỉ “âm ừ” một tiếng, coi như đã trả lời. 
“Anh ấy có còn tỉnh lại nữa không?” Mã Cát lại hỏi. 


“Ờ...” pháp sư Á La chau mày, rồi lại nhớ đến lời pháp sư Tháp Tây: “Một khi nhịp thở tăng 
nhanh, dưỡng khí không đủ, trúng độc axit, ý thức cậu ấy sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, 
muốn tỉnh táo lại gần như là không thể.” 

Nhìn ra được câu trả lời trên nét mặt pháp sư Á La, Mã Cát gật đầu cảm tạ: “Cháu biết rồi, cám 
ơn, cám ơn mọi người.” Nói đoạn, cô bước ra khỏi gian phòng ấu. 


Mẫn Mẫn nói: “Để em đi xem.” Chỉ lát sau cô đã tái mặt quay lại, nói với mọi người: “Mã Cát, 
Mã Cát... cô ấu đốt lửa dưới cái nồi lớn ngoài cổng thôn rồi!” Ai nấu đều cúi đầu trầm mặc. 


Pháp sư Tháp Tây đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, tức khắc phát hiện, trong phòng lan tỏa 
một thứ mùi vị bất an, ông thử nhúc nhích ngón tay, thấy hơi cưng cứng, hơi tê tê, ông lại thử 
điều chỉnh lại nội tức, liền sực hiểu, vội kéo một mảnh chăn lên che kín mũi miệng. 


“Kha kha kha...” tiếng cười của Khước Ba Ca Nhiệt cất lên trong một góc tối tăm của gian 
phòng: “Vô dụng thôi! Ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu rõ, độc tố đã xâm nhập vào cốt tủ rồi, dù 
ngươi có tài mấu cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu.” 


Pháp sư Tháp Tây cảm giác mắt mình hoa lên, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ lấp loáng, rồi nghe 
Khước Ba Ca Nhiệt bước lại gần hơn, nói: “Giờ hẳn là ngươi không nhìn rõ được nữa rồi, đúng 
không? Ngươi nói xem, cổ độc, dùng để giết người, hay là để cứu người?” 


Kiểm tra lại một lượt các triệu chứng khắp toàn thân, pháp sư Tháp Tây ngược lại còn bình tĩnh 
hơn, ông nhắm mắt lại: “Khước Ba Ca Nhiệt, ta thừa nhận, kỹ thuật dùng cổ độc của ta không 
bằng ngươi, loại cổ độc mà Quách Nhật Niệm Thanh hạ vào người Trương Lập, cũng là do 
ngươi truyền cho phải không?” 


Khước Ba Ca Nhiệt đắc ú cười khùng khục: “Kha kha kha... đúng thế, ngươi cũng không thể 
không thừa nhận, ngươi hoàn toàn bó tay với loại cổ độc đó rồi chứt” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Loại cổ độc ấu, vốn không thể nào hóa giải, ngươi cũng chỉ biết nuôi 


Trang 2.079/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dưỡng và cấy nó lên người kẻ khác, chứ căn bản không thể giải trừ, đúng không?” 


Khước Ba Ca Nhiệt lại đáp: “Hừ, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi đang khích tướng chắc? 
Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, tương truyền rằng, loại cổ độc này chỉ cần trải qua nghi 
thức phượng hoàng tắm lửa, hồi sinh trong tro bụi là có thể trị khỏi. Tức là, bỏ tên đó lên giàn 
lửa thiêu đốt, nói không chừng sẽ tự khỏi đó, có muốn thử hay không? Hà, đáng tiếc, ngươi 
không còn cơ hội nữa rồi.” Lão nhớ lại những thí nghiệm mình làm trước đây, lớp da của người 
trúng cổ độc trở nên thô ráp cứng rắn, thoạt nhìn hình như không sợ nhiệt độ cao, có thể trực 
tiếp dùng lửa đốt, nhưng khi vật thí nghiệm sắp hồi phục sự tỉnh táo, lúc đó thì tài thánh cũng 
chẳng cứu nổi. Nếu đối phương thực sự đem tên đó đi nướng trên lửa, nói không chừng còn 
chết nhanh hơn cũng nên. Nghĩ tới đây, lão lại càng đắc ý: “Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta cố Ú 
nói chuyện với ngươi, để cổ độc tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi ngươi, phải chăng bắt đầu có cảm 
giác tê liệt rồi?” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Ngươi cho rằng, mình thắng rồi ư?” 


“Ngươi có ý gì?” Khước Ba Ca Nhiệt căng thẳng lui lại một bước, rồi lập tức cười khẩu nói: 
“Chết đến nơi rồi vẫn còn muốn dọa người, ngươi bây giờ, tau chân đã tê cứng không nhúc 
nhích được nữa, ngươi lấu gì ra đối phó với ta chứ? Dùng ánh mắt chắc?” Lão vừa dứt lời, bỗng 
chợt thấy phía trước như có một tia sáng trắng lóe lên, đang nghi hoặc: “Vừa nãy ta nhìn thấu gì 
vậy?” đột nhiên toàn thân đã như bị điện giật, sau cơn co rút, lập tức cứng đờ. Khước Ba Ca 
Nhiệt điên cuồng gào lên trong tâm thức: “Không thể hô hấp, không thể nhúc nhích! Rốt cuộc 
là thứ gì vậy? Lão ta làm thế nào vậy?” Sau đó, lão cảm thấy dường như có thứ gì cưa đứt xương 
chân, xương ngón ta, xương ngực mình... cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến lão phải rú lên 
thê thảm, tiếng hét kinh hoàng vừa thốt ra, liền như bị người ta ấn đầu xuống nước, biến thành 
những âm thanh ùng ục. 


Pháp sư Tháp Tây cuộn đầu lưỡi, trên mặt lưỡi liền xuất hiện một mũi kim châm, “phụt”, mũi 
kim đâm vào chỗ khuủu tau ông, ngón tay vốn đã không còn tri giác khẽ nhúc nhích một cái. Kế 
đó pháp sư lại cựa quậy tay trái, rút ra mấy mũi kim châm đâm vào các huyệt đạo khác nhau, 
chảm chậm vịn vào mép giường ngồi dậu. Pháp sư đưa tay dau day lên huyệt Thái dương, mở 
mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt dưới đất, điểm đạm nói: “Có biết tại sao ngươi thua ta không? Lẽ 
ra ngươi không nên xuất hiện trong khoảng năm mươi bước xung quanh ta mới phải!” 


Tiếng rít ngắn ngủi của Khước Ba Ca Nhiệt bị một nhóm người khác nghe thấu, “Ở chỗ pháp sư 
Tháp Tây!” Pháp sư A La xoay người chạy đi luôn, Lữ Cánh Nam vội bám sát theo sau. 


Nhạc Dương đưa mắt nhìn Trương Lập một cái, rồi nói: “Anh Ba Tang ở đó!” Anh ngước nhìn 
Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba quyết định: “Chúng ta qua đó xem sao. Mẫn Mẫn 
trông chừng Trương Lập, có chuyện gì lập tức kêu lên nhé.” Mẫn Mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. 


Lúc pháp sư Á La chạy đến, pháp sư Tháp Tây vừa rút mấy mũi kim châm ra khỏi người Ba 
Tang, gương mặt nở ra một nụ cười hiển hòa: “Gián tiếp trúng phải một loại thuốc mê gì đó, 
cậu ấy không sao đâu.” 


Lữ Cánh Nam vừa bước vào phòng liền trông thấy Khước Ba Ca Nhiệt co quắp nơi góc phòng, 
miệng sùi bọt mép trắng xóa. Cô nói: “Khước Ba Ca Nhiệt!” 


Pháp sư Tháp Tây nói: “Đừng chạm vào hắn, tôi đã dùng thuốc cách lụ hắn với gian phòng nàu 


Trang 2.080/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi. 


Pháp sư Á La bước lên hỏi: “Ngài không sao chứ? Pháp sư Tháp Tây!” Vừa nói, ông vừa định 
đỡ pháp sư Tháp Tây lên. 


Pháp sư Tháp Tây vội ngăn lại: “Cũng đừng chạm vào tôi, nói chuyện ở khoảng cách quá gần, 
cũng có khả năng trúng phải cổ độc! Khiêng cậu ấy ra ngoài.” Nói đoạn, ông chỉ vào Ba Tang. 
Pháp sư Á La liền ụ lời kéo Ba Tang ra đến cửa, chợt thấu khóe mắt pháp sư Tháp Tây rỉ ra một 
tia máu, nhưng khác với thứ nước mắt màu đỏ của Trương Lập, đôi mắt pháp sư Tháp Tây đang 
chảy ra máu tươi. 


Lữ Cánh Nam kinh hãi thốt lên: “Pháp sư Tháp Tây, ngài... ” 


Pháp sư Tháp Tây miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Xem ra, không kiểm chế nổi nữa rồi!” 
Ông vừa dứt lời, lỗ mũi, khóe miệng cũng có máu chảy, giống như một đàn sâu màu đỏ ngoằn 
ngoèo chui ra ngoài vậu. 


Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba vừa bước vào cửa phòng, liền trông thấy pháp sư Tháp Tâu 
thất khiếu chảu máu, kế đó lại phát hiện ra Khước Ba Ca Nhiệt nằm lăn dưới đất. Đột nhiên, 
Nhạc Dương như nắm bắt được gì đó, bộ óc đang chìm đắm trong nỗi đau tức thì xoay chuuển 
cực nhanh. Từ khi Trương Lập trúng phải cổ độc, Đại Địch ô Thứ Kiệt bị giam giữ, rồi họ được 
giải cứu, không có truy binh... tất cả những sự việc ấy... anh đã nắm được sợi dây vô hình xâu 
chuỗi chúng lại với nhau, hiểu cả rồi, rốt cuộc đã hiểu rồi, anh lầm bẩm: “Pháp sư Tháp Tâu... là 
pháp sư Tháp Tây!” 


Pháp sư Tháp Tâu thoáng động lòng, lập tức hiểu ý Nhạc Dương muốn nói gì. Ông chắp hai tau 
trước ngực, khẽ cúi đầu, điểm đạm nhẹ nhàng nói: “Cường Ba thiếu gia, trong chiếc áo ở đầu 
giường tôi, có một tấm bản đồ, là bản đồ Yaca tôi vẽ lại theo ký ức. Sau khi tôi đi, mọi người 
hãy xử lú giống như với Đại Địch ô Thứ Kiệt, đốt cả căn nhà này, rồi mang theo bản đồ lập tức 
rời khỏi Tước Mẫu!” 


Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào vị pháp sư già, không trả lời ông. Ai nấy đều cực kỳ 
phẫn nộ, Nhạc Dương lại lắm bẩm nói một mình: “Không, không thể đi như vậy được...” Pháp 
sư Tháp Tây chậm rãi khuyên giải: “Mục đích của chúng ta, là tìm được Bạc Ba La thần miếu, lỡ 
làng ở đây đã quá lâu, không thể để bọn Merkin đến đó trước được... sau khi rời khỏi đây, mọi 
người phải cố gắng ít tiếp xúc với các bộ lạc ở Yaca, đội ngũ của chúng ta, không thể nào chịu 
được thêm tổn thất nữa đâu.” 


Lữ Cánh Nam không kìm được, buột miệng hỏi: “Còn Quách Nhật... ” 


Pháp sư Tháp Tây thở dài nói: “Đây cũng chính là nguyên nhân mọi người phải lập tức rời khỏi 
Tước Mẫu. Mọi người không đấu lại Quách Nhật Niệm Thanh đâu, tất cả chúng ta, đều không 
phải là đối thủ của hắn. Hắn đã từ bỏ lương tâm của một con người, hắn sẽ lợi dụng nhược điểm 
của nhân tính, lần lượt đánh bại từng người trong chúng ta. Đó là một tên ác ma, một tên ác ma 
có trí tuệ của loài ma quở, tất cả mọi người đều nằm trong tính toán của hắn cả...” Nói tới đâu, 
ông đưa mắt nhìn về phía Nhạc Dương. 


Lữ Cánh Nam quay đầu lại hỏi: “Thế là thế nào?” 


Nhạc Dương cúi đầu nói: “Người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó, là pháp sư 


Trang 2.081/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tháp Tây, chứ không phải Trương Lập, cũng không phải là đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập 
trúng cổ độc và cái chết của đội trưởng Hỏ Dương, đều là quân cờ do Quách Nhật Niệm Thanh 
sắp đặt. K thực, hắn ta lập kế làm mù mắt công chúa Lạp Mẫu, rồi ngấm ngầm bắt tay với 
Khước Ba Ca Nhiệt, mục đích không chỉ là muốn chiếm lấy vương quyền ở Tước Mẫu, mà dã 
tâm của hắn là thống nhất toàn bộ Thánh vực. Với thân phận Đại Địch ô mới của Yaca, pháp sư 
Tháp Tây mới là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thống nhất ấy. Có thể mới ban đầu, 
Quách Nhật Niệm Thanh chỉ muốn giết chết Trương Lập, nhưng vì hắn nhìn ra được chúng ta là 
một thể thống nhất, vả lại khi ấy, hắn cũng chưa lên kế hoạch công chiếm vương cung Tước 
Mẫu, thực lực vẫn đang bị Tước Mẫu vương và Đại Địch ô Thứ Kiệt kiểm chế, thế nên mới dùng 
kế khiến chúng ta tách nhau ra, rồi sau khi giết chết đội trưởng Hồ Dương, lại giả bộ đào tẩu. 
Ngay sau đấy, hắn lại lợi dụng lúc chúng ta đang phẫn nộ, đầu óc hồ đồ mà sắp đặt một cạm 
bẫy, nhân lúc chúng ta lơ là để phòng tấn công chiếm lấu Tước Mẫu, bắt tôi và Trương Lập. Lúc 
đó hắn nhất định đã biết quan hệ giữa chúng ta và pháp sư Tháp Tây, vì vậy mới không giết 
Trương Lập luôn, mà hạ cổ độc lên người anh ấy, đồng thời nhốt chúng tôi chung với Đại Địch 
ô Thứ Kiệt. Ngay từ khi ấy, hắn đã tính toán đến khả năng chúng tôi được giải cứu rồi, nhưng 
mục đích thực sự của hắn, chính là muốn xem vị tân nhiệm Đại Địch ô của Yaca rốt cuộc hiểu 
biết về cổ độc như thế nào. Vì mục đích này, hắn cũng bất chấp dùng tính mạng của toàn bộ 
dân làng ra thử nghiệm. Nhất định là hắn có mạng lưới tình báo rất hoàn chỉnh, nhất cử nhất 
động của chúng ta đều nằm trong tầm khống chế, thế nên khi pháp sư Tháp Tây cạn kiệt tinh 
lực vì giải độc cho dân làng, hắn liền phái ngay Khước Ba Ca Nhiệt đến hạ thủ. Trong cuộc 
chiến giữa hai người nàu, bất kể là ai chết ai bị thương, đối với hắn cũng đều chỉ có lợi mà không 
có hại. Đây chính là đặc điểm mưu kế của Quách Nhật Niệm Thanh, lúc ra tay với đội trưởng Hồ 
Dương đã như vậy, lúc lợi dụng Merkin cũng vậy, lúc nhốt tôi và Trương Lập cũng vậy nốt, cho 
dù xuất hiện tình huống gì, kết quả như thế nào, đối với hắn cũng chỉ luôn luôn có lợi, mà không 
có hại! Vả lại, tất cả những mưu kế này, đều được hắn nghĩ ra chỉ trong chớp mắt, dựa trên sự 
biến hóa của toàn cục mà không ngừng biến hóa... Quách Nhật Niệm Thanh, tên Quách Nhật 
Niệm Thanh... thực sự quá đáng sợ, tôi không thể tính toán được như hắn, không thể đoán biết 
hắn đang nghĩ gì, song hắn lại nắm rõ suy nghĩ của chúng ta như lòng bàn tay vậy. Những gì 
chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, thậm chí cả những gì chúng ta không nghĩ 
đến, hắn cũng đã tính toán đâu đó xong xuôi rồi. Hắn muốn chúng ta thương tâm, chúng ta liền 
phải thương tâm. Hắn muốn chúng ta bi phẫn, chúng ta liền trở nên bi phẫn. Hoàn toàn từ đầu 
chí cuối, chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo ởi... Quách Nhật Niệm Thanh, hắn là ma quỷ chứ 
không phải con người nữa... ” 


Chú thích 


Tam 


[11] Từ đây trở đi, vì Quách Nhật Niệm Thanh đã trở thành Tước Mẫu vương, và Khước Ba Ca Nhiệt lại yếu thế 
hơn y, nên sẽ xưng hô với Quách Nhật Niệm Thanh bằng “ngài”, chứ không dùng đại từ “ngươi” như trước. 


Trang 2.082/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 414: Gáp Lại Nhe, Trương Câp 


Giọng Nhạc Dương nhỏ dần nhỏ dần, lúc nàu anh mới nhớ lại lời Địch ô An Cát Mẫu từng nói: 
“Đối với kẻ địch, ông ta chính là ma quở, nhưng đối với dân chúng Langbu chúng tôi, ông ấy lại 
như thiên thần hộ mệnh vậy.” Trong lòng anh đang bi phẫn gào lên: “Tại sao? Tại sao chúng ta 
lại gặp phải một kẻ đáng sợ như tên Quách Nhật Niệm Thanh đó? Lẽ nào số phận đã định sẵn 
rồi? Nếu Trương Lập không gặp Mã Cát... nếu pháp sư Tháp Tây không phải Đại Địch ô của 
Yaca... ` 


Lúc này, lại nghe pháp sư Tháp Tây nói tiếp: “Nghĩ kỹ lại đi, dù chúng ta giết chết Quách Nhật 
Niệm Thanh, thử hỏi có chứng minh được điều gì chứ? Chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác 
sao? Giải phóng cho dân chúng Tước Mẫu sao? Họ đã sinh sống ở đâu hơn một nghìn năm, nếu 
không có sự xâm nhập của văn minh ngoại lai, họ sẽ vẫn tiếp tục sống như vậy, rồi họ sẽ có 
Tước Mẫu vương mới. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì cả, ngược lại, sẽ chỉ càng mất mát và 
tổn thất nhiều hơn. Đi đi, đến tầng bình đài thứ ba, nơi ấy mới là mục tiêu và hụ vọng của chúng 
ta. Mau lên, Khước Ba Ca Nhiệt đã đến rồi, có người sẽ mang tình hình ở đây báo với Quách 
Nhật Niệm Thanh, chậm một bước là không kịp nữa đâu... ” 


Nhìn ánh mắt hừng hực của pháp sư Tháp Tây, Trác Mộc Cường Ba suy đi tính lại, cuối cùng 
cũng gật đầu nói: “Tôi biết rồi, pháp sư.” 


Pháp sư Tháp Tây hài lòng gật nhẹ đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng lắm nhầm niệm một bài 
kệ: “Mọi thứ ở trên đời, như bọt bóng mộng mơ, như sương rơi điện chớp, hãy suy ngẫm lại 
coi.”[12] Âm thanh trảm thấp khó nghe, đột nhiên mỗi người trong phòng đều dâng lên một 
cảm giác kỳ dị, tựa hồ như có mối liên hệ nào đó vừa bị cắt đứt từ đâu. 


Pháp sư Á La chắp tay trước ngực, cúi mình thật sâu vái một vái, đoạn nói: “Đắm mình trong 
giấc tử sinh, kiếp này chẳng biết bao giờ mới ra.[13] Pháp sư Tháp Tây đã tự đoạn tâm mạch, lìa 
xa chúng ta rồi.” 


Ai nấy thảy đều kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy dáng ngồi bình thản của pháp sư 
Tháp Tây, cơn sóng trong lòng dần dần lắng xuống, đột nhiên phía sau có người cất tiếng: “Mọi 
người... al” 


Trác Mộc Cường Ba quay đầu, trông thấu Mẫn Mẫn hai mắt đỏ lựng, liền hỏi: “Sao vậu em?” 


Mẫn Mẫn nói: “Mau đến xem Trương Lập đi... cậu ấu, hình như không ổn rồi...” “Không!” Nhạc 
Dương lao vút ra như một cơn gió. 


Trác Mộc Cường Ba thu dọn lại áo của pháp sư Tháp Tây, rồi bước ra khỏi gian phòng ấy sau 
cùng, chợt thấy một cơn gió lạnh ùa về, ngấng đầu nhìn lên, bầu trời đêm tăm tối không trăng 
không sao, bốn bề tĩnh mịch như tờ, vạn vật không cất tiếng, chỉ có một đốm lửa bùng lên ở 
phía xa xa. Phải rồi, Mã Cát đã đốt lửa ở cái vạc lớn đó lên, ngọn lửa bập bùng, tựa một tinh linh 
của đêm tối đang nhảy một vũ điệu bi thương mà đơn độc. 


Sau khi dặn dò Mẫn Mẫn trông chừng Ba Tang, gã cùng Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La đến gian 
phòng Trương Lập đang nằm, chỉ thấy Nhạc Dương đang đứng bên cạnh anh, miệng lầm nhầm: 


Trang 2.083/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Mười bốn, mười năm... phù...”, rồi hít sâu một hơi, ngấng đầu lên, hai tay chồng lên nhau đặt 
trên ngực Trương Lập, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba....” Thì ra từ nãy giờ, anh vẫn xoa bóp ngoài 
lồng ngực cho Trương Lập. 


Thấy bọn Trác Mộc Cường Ba bước vào, Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên đầy kỳ vọng, miệng 
nhoẻn cười nói: “Cường Ba thiếu gia, giáo quan, Trương Lập vẫn chưa chết, anh ấy vẫn còn 
thở.” Miệng nói, nhưng tay anh vẫn không hề ngừng lại. 


Cánh tau Trác Mộc Cường Ba run lên, một cảm giác đau buốt từ ngón vô danh chạy thẳng đến 
tận sâu trong tim gã. Lữ Cánh Nam và pháp sư Á La tách ra bước đến nắm lấy tay trái và tau 
phải của Trương Lập, nhìn vẻ mặt của họ, rõ ràng Trương Lập đã ngưng thở, chỉ là Nhạc Dương 
vẫn không chịu thừa nhận, không chịu bỏ cuộc mà thôi. Không khí trong cả gian phòng tựa hồ 
nặng trĩu, cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng phất lên cơ thể mỗi người, trong không gian chỉ còn lại 
tiếng thở gấp gáp nặng nề của Nhạc Dương: “Một, hai, ba, bốn... ha... hu...” 


Màu của đêm đen từ đậm đặc chuyển sang nhạt dần, Nhạc Dương cứ lặp đi lặp lại một cách máu 
móc những động tác ấy, Trương Lập vẫn lặng lẽ nằm yên, không khí trong phòng đặc quánh, 
Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy mình sắp tắc thở đến nơi. Lúc này, cửa phòng bật mở, Mẫn 
Mẫn kinh hoảng chạy vào: “Anh Cường Ba, anh Ba Tang, anh Ba Tang...” 


Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình: “Ba Tang sao rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì hả?” 


Mẫn Mẫn thở gấp nói: “Anh Ba Tang, anh ấy chạy mất rồi..., em, em... không ngăn kịp!” Thì 
ra, Ba Tang tỉnh lại, liên hỏi Mẫn Mẫn xem có chuyện gì xảu ra. Sau khi nghe cô kể rõ ngọn 
ngành, Ba Tang giận dữ vô cùng, liền xông ra đòi đi tìm Quách Nhật Niệm Thanh liều mạng. 
Mẫn Mẫn muốn ngăn cản, nhưng làm sao giữ nổi, cô liền vội vàng chạy đi báo cho Trác Mộc 
Cường Ba. 


Tuy rằng Ba Tang tinh thông kỹ thuật giết người, nhưng bọn họ đã hết sạch đạn dược, nếu phải 
đối mặt với đội quân phòng ngự nghiêm mật của Quách Nhật Niệm Thanh, kiến nhiều còn cắn 
chết voi, dù là pháp sư Á La đến Tước Mẫu cũng phải dè dặt từng bước một, phen nàu Ba Tang 
đi tìm Quách Nhật Niệm Thanh báo thù, thử hỏi có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không chứ? 
Với tốc độ của Ba Tang, muốn đuổi kịp anh ta sợ rằng rất khó, vả lại, còn Trương Lập ở đây thì 
tính sao? Trác Mộc Cường Ba muốn đưa ra quyết định, nhưng chỉ thấu các suy nghĩ trong đầu 
mình bùng nhùng trộn lẫn như một đống bột hỏ, lại thấu ngâm ngấm đau nhói lên. 


Gã còn đang suy tính, chợt thấy Ba Tang quay về, mặt mũi và hai tay đẫm máu tươi, hai mắt đỏ 
rực, dưới ánh nến trông lại càng điên cuồng dễ sợ hơn bội phần, anh trầm giọng nói: “Có người 
thả chim ở đầu thôn, bị tôi bắt gặp, giết chết hai tên rồi. Còn một tên đã chạy mất, chim cũng 
bay mất rồi.” 


Địch ô An Cát Mẫu cũng ở đâu chạy tới nói: “Các vị mau đi đi, nếu Quách Nhật Niệm Thanh 
đến đây thì không ai đi được đâu, sợ rằng còn liên lụu đến cả thôn Công Nhật Lạp này nữa đó.” 


Trác Mộc Cường Ba lại ngẩn người ra, Lữ Cánh Nam vội lên tiếng nhắc nhở: “Đã đến lúc phải 
hạ quyết tâm rồi!” 


Quách Nhật Niệm Thanh nhận được tin tức, nhất định sẽ dẫn quân vây công, chạy trốn hay đào 
tấu, giờ phút này bọn gã cần phải có mục tiêu xác định. Ngoại trừ Nhạc Dương, ánh mắt của 


Trang 2.084/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những người còn lại đều hướng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lời 
pháp sư Tháp Tây nói trước lúc lâm chung, cuối cùng cũng quyết định: “Mọi người thu dọn hành 
trang, trước khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi đây!” 


Cơ hồ như đã ước định từ trước, cả bọn bước tới trước giường Trương Lập quây thành một vòng, 
cúi đầu lầm nhầm hoặc thảm nói với Trương Lập mấy câu, sau đó lần lượt bước ra ngoài. Trác 
Mộc Cường Ba là người cuối cùng, gã nói với Nhạc Dương: “Nhạc Dương, chúng ta phải đi rồi.” 


Nhạc Dương vẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba bằng ánh mắt đây kỳ vọng ấy, nhoẻn miệng cười 
nói: “Cường Ba thiếu gia, anh ấu chưa chết, vẫn còn thở mà.” 


Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, chảm chậm bước ra cửa, nói: 
“Tôi sẽ thu dọn hành trang giúp cậu.” 


Đột nhiên nghe Nhạc Dương phía sau gầm lên: “Cường Ba thiếu gia, đừng bỏ rơi Trương Lập 
mà[” 


Trác Mộc Cường Ba tức thì cảm thấy tim mình co thắt lại, cổ họng mặn chát, gã cố đè nén 
xuống, nín chặt hơi thở, nhẫn nhịn không quay đầu lại, luồng oán khí từ từ tích tụ lại trên cánh 
tay. Thình lình, gã đấm mạnh một cú lên tường, cả gian phòng bằng đá khẽ rung lên một chặp. 


Khi cả bọn đã thu dọn hành trang, quay lại gian phòng, Nhạc Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, 
vẫn chuyên chú nhầm đếm: “Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm... hít... hà... 
hít... hà... hít... hà... một, hai, ba, bốn...” 


Lữ Cánh Nam đang định bước lên ngăn Nhạc Dương lại, chợt cảm thấy ngoài cửa ùa vào một 
cơn gió nhẹ, mùi hương thoang thoảng trong không gian tựa như một dòng nước ấm, bao bọc 
lấy mỗi trái tim băng lạnh của họ. Ngoảnh đầu, cô liền thấu Mã Cát. 


Mã Cát mặc đô trắng, trông rất nhã nhặn, tóc dài phủ vai, đôi chân để trần, dáng vẻ nghiêm 
trang lạ thường. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều sinh ra một ảo giác, tựa như Mã Cát không 
còn là tinh linh giữa chốn nhân gian này nữa, mà đã biến thành nữ thần trên trời, thân thể tắm 
trong một quầng sáng màu trắng sữa, trang nghiêm và bất khả xâm phạm. Họ đều tự giác lùi lại 
nhường lối cho cô. Mã Cát đến bên Nhạc Dương, chỉ một cái liếc nhìn, đã khiến Nhạc Dương 
dừng lại. Cô chảm chậm nói: “Để anh ấy cho em đi.” 


Nhạc Dương hoảng hốt nói: “Mã Cát, Mã Cát, cô xem, cô xem, anh ấy vẫn còn thở, để tôi thử 
lại lần nữa, anh ấy có thể tỉnh lại mà.” 


Đôi mắt Mã Cát vẫn bình tĩnh như thế, Nhạc Dương lại càng cuống hơn, chỉ nghe cô lặp lại: “Để 
anh ấy cho em đi.” Ngữ điệu nhẹ nhàng, song lại toát lên một thứ uy nghiêm không gì kháng cự 
nổi. Nhạc Dương không trả lời, Mã Cát vươn hai tay ra, ôm Trương Lập lên khỏi giường, xoau 
người, thân mình hơi trầm xuống, sém chút nữa đã gục xuống đất, nhưng cô vẫn nghiến răng, 
ôm chặt lấu Trương Lập, khó nhọc bước ra bên ngoài. 


Nhạc Dương ngơ ngẩn nhìn theo: cô vươn tay ra, cô ôm lấy Trương Lập, cô xoay người, cô 
bước đi, cô ra khỏi cánh cửa ấy, bóng hình mỗi lúc một xa dần... anh phảng phất như trúng phải 
phép định thân, không chớp mắt, không hít thở, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng vên ở đó. 


Lữ Cánh Nam bước lên, khẽ vuốt nhẹ lên đầu Nhạc Dương: “Nhạc Dương, cậu đã gắng hết sức 


Trang 2.085/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi. 


Nhạc Dương mới như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, khóc òa, bổ vào lòng Lữ Cánh Nam, 
thút thít như trẻ con: “Giáo quan, không phải đã nói là sẽ đồng sinh cộng tử hay sao, tại sao anh 
ấy lại rời bỏ chúng ta? Tại sao chứ...” 


Lữ Cánh Nam ôm chặt đứa trẻ còn cao lớn hơn mình ấy, lần đầu tiên, khóe mắt cô rỉ ra một 
hàng lệ long lanh, Ba Tang cũng hơi ngoảnh đầu sang hướng khác. 


Sáng sớm tờ mờ, thôn Công Nhật Lạp vẫn bao trùm trong màn đêm xám xịt, hai đống lửa cháu 
bừng bừng như điểm trời cảnh báo thế nhân, ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Trác Mộc Cường 
Ba, pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, Nhạc Dương, Ba Tang sáu người xếp thành hàng 
ngang, đeo trên lưng những chiếc ba lô nặng nề, lặng lẽ chăm chú nhìn ngọn lửa hừng hực, phát 
ra những âm thanh lách tách. 


Chúng tôi đi đâu, Trương Lập... 
Chúng tôi đi đâu, pháp sư Tháp Tây... 


Chúng tôi nhất định sẽ tìm được Bạc Ba La thần miếu, chúng tôi sẽ mang theo lời chúc phúc 
của hai người... 


Căn nhà nhỏ đặt di thể của pháp sư Tháp Tây đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm, dân làng 
Công Nhật Lạp được Địch ô An Cát Mẫu dặn dò không được ra ngoài đều ở sau cửa ra vào, cửa 
số nhìn ngó, hệt như lần đầu tiên bọn họ đến ngôi làng nhỏ này vậy. 


Lưỡi lửa bên dưới chiếc vạc lớn bập bùng bất định, hơi nước nghi ngút phủ che phía trên, dường 
như còn nghe thấy cả tiếng nước đang sôi ùng ục, Mã Cát ôm chặt Trương Lập, từng bước từng 
bước nhích lên bậc thang bằng đá, bên trong thân hình gầu guộc mong manh ấy, tưởng chừng 
ấn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Trong màn hơi nước vấn vít, Mã Cát nhẹ nhàng cởi bỏ mọi 
vật bên ngoài của mình và Trương Lập, trở về với hình thái nguyên thủy nhất của loài người khi 
giáng sinh xuống thế gian này. Tựa như hài nhi sơ sinh, thân thể trần truồng của cô ấn hiện giữa 
màn khói lan tỏa, hai mắt cô nhìn thẳng về phía trước, miệng nói lớn: “Con! Mã Cát A Mễ, là 
vợ của Trương Lập! Trương Lập, là người chồng duy nhất của con! Con yêu chàng, tôn trọng 
chàng, phục tùng chàng, chàng là toàn bộ sinh mệnh của conl Giờ đây trời giáng điểm lành, hồn 
chàng đã trở về cõi trung ấm, con nguyện đi theo chàng, mong chư thần đoái thương, để linh 
hồn chúng con được hợp nhất làm một, vĩnh viễn chẳng bao giờ phân lụ!” 


Nói xong, Mã Cát ôm Trương Lập nhảy vào bên trong chiếc vạc khổng lồ ấy, “tủm” một tiếng, 
nước bắn tóe lên, trong làn khói mờ mờ, thấp thoáng trông thấy làn da trắng bóc như ngà voi. 
Vẻ thanh khiết của cô khiến người ta không dám nhìn thẳng, càng nhìn càng thấu hổ thẹn trong 
lòng. Mã Cát đứng trong vạc nước sôi, chỉ lộ ra hai vai và đầu, phía dưới, ngọn lửa vẫn cháu 
hừng hực, hơi nước dâng lên mỗi lúc một nồng đậm. Đứng giữa vạc nước sôi sùng sục ấy, mà cô 
tựa như hoàn toàn không cảm thấy gì. Trương Lập tựa hồ đang nằm trên mặt nước, còn Mã Cát 
thì như người mẹ đang tắm cho con thơ, dùng ánh mắt từ ái, dịu dàng, chăm chú nhìn vào 
gương mặt người yêu, chăm chú nhìn làn da của người yêu... 


Từ lúc Mã Cát bế ngang Trương Lập đứng ở mép vạc nước sôi ấu, mọi người đã không nỡ nhìn 
thêm, ai nấy đều chảm chậm ngoảnh mặt đi. Cùng với lời thể văng vắng của Mã Cát, họ nặng 


Trang 2.086/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nề cất bước chân, rời xa khỏi ngôi làng nhỏ thanh bình ấy, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng 
“tũm tũm”, cả bọn Trác Mộc Cường Ba đều như bị trúng đạn, người khẽ run lên, song không ai 
quay đầu lại, họ không dám quay đầu... người nào người nấu đều nghiến chặt răng, nuốt nước 
mắt, càng đi càng xa, càng đi càng xa dần... 


Họ cũng không thể trông thấu, vạc nước sôi ấu “ục ục ục” nổi lên vô số bọt khí, một đôi mắt đỏ 
ngầu đột nhiên mở bừng ra, “Sáng quá...” 


Khi chim đưa thư truyền tin đến chỗ Quách Nhật Niệm Thanh, thì đã gần trưa. 


*“Loảng xoảng!” Tiếng đổ vỡ ầm ï làm tên lính đưa tin giật bắn mình, chỉ thấy hai tay Quách 
Nhật Niệm Thanh nắm chặt mảnh giấy đó, không ngừng run rấy. Tên binh sĩ ấy vô cùng kinh 
ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến vị Tước Mẫu vương dù có núi đổ ngay trước mặt 
cũng không biến sắc này trở nên như vậu. 


“Lập tức chuẩn bị mười con ngựa... à không! Tự ta sẽ đi!” Quách Nhật Niệm Thanh lao ra như 
một cơn gió, tên binh sĩ vẫn còn đang ngẩn người, ngâu ngốc nhìn chén trà vỡ dưới đất. 


“Không... không xong rồi...” Một tên trong đội thân vệ của Quách Nhật Niệm Thanh kinh hãi 
kêu toáng lên, “Đại vương... đại vương đã xông thẳng vào khu rừng có người Lỗ Mặc!” 


“Thiết kụ đội! Mau, đuổi theo...” Viên đội trưởng tức khắc hạ lệnh: “Bảo vệ đại vương!” 


“Đuổi kịp được không? Đại vương dắt theo những con ngựa tốt nhất rồi!” “Không kịp cũng phải 
đuổi!” 


“Cát Mã đốt lửa, muốn tuẫn táng.” Từng chữ như nhuốm máu, không ngừng lớn lên trước mắt 
Quách Nhật Niệm Thanh. 


“Nhất định phải ngăn nàng lại! Nhất định phải đợi ta đến!” Quách Nhật Niệm Thanh thúc ngựa 
lao như điên cuồng, cành lá trong rừng vướng vào, khiến khắp mình mẩy y toàn là thương tích. 
Y đã không thể nào ngăn được cơn thác lũ tình cảm trào dâng lên trong tâm khảm mình nữa: 
“Mã Cát, nàng là đồ ngốc, sao nàng lại ngốc vậy! Những kẻ từ bên ngoài đến, đều là lũ xấu xa 
lừa đảo, không đáng để nàng chết vì chúng đâu!” 


“Ta đưa nàng đến thôn Công Nhật Lạp, hụ vọng nàng có thể sống một cách bình yên hạnh 
phúc... ta không dám mong rằng sau này sẽ gặp lại nàng... nhưng trời rủ lòng thương, không 
ngờ chúng ta lại được trùng phúc... Mã Cát, nàng có biết trong lòng ta nhớ nhung nàng biết bao 
nhiêu không? Nàng sớm đã chiếm toàn bộ trái tim này của ta rồi... đừng chết... dù thế nào, ta 
cũng tha thứ cho nàng... ” 


“Ba năm rồi, ta vẫn lắng lặng ẩn nhẫn, không dám nói với bất cứ ai, chỉ sợ lộ ra phong thanh, 
để cho đối thủ biết được, ta không thể để nàng bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh nàu được. 
Trước nay luôn có người của ta ngấm ngầm bảo vệ nàng, nàng có biết không, ta vẫn luôn ở 
trong bóng tối, lẳng lặng bảo vệ cho nàng...” 


“Mười năm rồi... từ ngày chúng ta ly biệt, không đêm nào là ta không mơ thấu nàng... khi ta đói 
khát đến nỗi phải ăn cả rễ cỏ mọc hoang, khi ta đau đớn không sao ngủ nổi, khi ta bị ném vào 
đống người chết vì tật bệnh... chỉ cần nghĩ đến gương mặt nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, là 
ta lại có dũng khí để tiếp tục sinh tồn..., nguyện vọng của Mã Cát còn chưa thành hiện thực, ta 


Trang 2.087/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhất định phải sống... nàng là lý do duy nhất để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này!” 
Vó ngựa đi qua đâu, bùn đất tung tóe lên tới đó... 


Khi Quách Nhật Niệm Thanh xông vào thôn Công Nhật Lạp, mười mấy con chiến mã đều đã bị 
ụ bỏ lại hết dọc đường, chỉ còn một con duy nhất y đang cưỡi. Giống như ụ, mình mẩy con ngựa 
cũng đẫm máu tươi. Con người máu ấu nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chiến mã liền hí dài một 
tiếng, mệt mỏi gục xuống. Người máu guồng chân chạy thẳng đến cổng thôn, thật khó mà tin 
nổi, một thân thể như thế, lại chạu được với tốc độ nhanh nhường ấu. 


Từ xa, y đã thấy ánh lửa hừng hực, sáng chói rực rỡ trên màn trời đang ngả về đêm, một luồng 
khí nóng lan tỏa đi khắp bốn xung quanh. Trước vạc lớn, chỉ có một người đang ngồi. Quách 
Nhật Niệm Thanh chẳng buồn để ú đó là ai, gầm lên, chỉ tay quát lớn: “Dập tắt ngay!” 


Địch ô An Cát Mẫu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn, không khỏi giật thót mình, chỉ 
thấy trong ánh chiều tà, dường như có một con dã thú trọng thương đang lao bổ về phía mình. 
Khi cái bóng ấy đến gần, ông mới nhìn rõ hóa ra là một người toàn thân đẫm máu tươi, đợi khi 
nhìn rõ chiều cao và thể hình của người ấu, Địch ô An Cát Mẫu lại càng thêm kinh hãi! Từ đây 
đến Tước Mẫu, chim bay cũng phải mất hơn nửa ngày, nếu cưỡi ngựa phóng đến, thời gian 
quvết không thể nào dưới một ngày được, vị... vị Tước Mẫu vương này, lẽ nào đã bay đến đây? 


Ông chưa kịp nghĩ gì, Quách Nhật Niệm Thanh đã xông đến trước cái vạc lớn ấu, liên tục quát 
lên: “Dập tắt maul Dập tắt maul...” Thấy xung quanh không có công cụ gì để dập lửa, y liền 
nhấc một tảng đá lớn, ném thẳng vào giữa đống lửa, hoa lửa bắn tung tóe, sém chút nữa thì 
cháy cả râu tóc và phục của Địch ô An Cát Mẫu. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn không dừng 
tau, lại nhấc một tảng đá lớn hơn, giơ cao quá đầu, tương thẳng vào cái vạc, phát ra những tiếng 
“oang oang oang”, sau hai ba lượt như thế, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cái vạc đã nứt toác, nước 
sôi sùng sục liền theo khe nứt bắn túa ra ngoài. Nước đổ xuống lửa, kêu lên “xèo xèo”, khói 
trắng ngùn ngụt bốc lên. Quách Nhật Niệm Thanh lách sang một bên, cánh tay bị nước sôi bắn 
trúng, mà như hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn cứ tiếp tục ném đá, đoạn nhấc bổng Địch ô 
An Cát Mẫu vẫn chưa hết hoảng hồn lên, gằn giọng hỏi: “Nói đi, chưa từng xảy ra chuyện gì! 
Chưa từng xảy ra chuyện gì, có đúng không!” 


Địch ô An Cát Mẫu nhìn vị Tước Mẫu vương tân nhiệm trước mặt mình với ánh mắt xót xa, cúi 
đầu đáp: “Đại vương, ngài... chậm mất rồi!” 


“Nói bậy!” Quách Nhật Niệm Thanh gầm lên một tiếng, nhấc bổng cả Địch ô An Cát Mẫu vốn 
cao hơn mình rất nhiều lên không trung, nhìn bộ dạng như thể sắp ném ông già vào trong vạc 
nước. Nhưng rồi y lại thoáng chân chừ, vung tay đập mạnh Địch ô An Cát Mẫu xuống đất, chỉ 
tau vào ông gằn giọng quát lên: “Ngươi gạt tal” Đôi mắt y, tựa hồ đã gô hẳn ra ngoài. Y bước 
hai bước lại chỗ cái vạc, rồi lại quay đầu, khản giọng hét lên: “Ngươi gạt tal” 


Nói đoạn, ụ bước thẳng đến chỗ cái vạc lớn ấy. Lúc này, ngọn lửa bên dưới vẫn chưa tắt hẳn, 
vẫn đang âm ỉ cháy, nhưng nước trong vạc thì đã chảy hết. Quách Nhật Niệm Thanh không nói 
một lời, ôm lấy một chân vạc, mùi thịt cháy khét lẹt cùng làn khói xanh lập tức bốc lên nồng 
nặc. 


Địch ô An Cát Mẫu lớn tiếng kêu lên: “Đừng làm vậy, đại vương!” 


Trang 2.088/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Quách Nhật Niệm Thanh như không nghe thấy tiếng gọi của ông, dường như cũng quên cả đau 
đớn, cơ thịt cuồn cuộn gồ lên trên thân thể lùn ngủn, dồn ra sức mạnh kinh người. “A...” cùng 
với tiếng hét của ụ, cái vạc lớn không ngờ đã từ từ nghiêng hẳn sang một phía. Cơ bắp Quách 
Nhật Niệm Thanh căng cứng, lực đạo chuyển từ gạt sang nâng, rồi từ nâng sang đấu, từ đấu 
sang nhấc, cuối cùng đã hất đổ cả cái vạc lớn. 


Một tiếng “Âm!” vang lên, cái vạc lăn lông lốc mấy vòng dưới đất, chảm chậm dừng lại. Quách 
Nhật Niệm Thanh run rấy bước đi mấy bước, rồi mới từ từ trụ vững thân hình, chậm rãi lại gần. 
Các thứ bên trong vạc đã bị đun suốt một ngày trời, da thịt sớm đã tan chảy thành nước, giờ bên 
trong, chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi. 


“Không!” Hai đầu gối Quách Nhật Niệm Thanh run run, quò gục xuống bên cạnh, “Không! 
Không! Không! Không!...” Y giống như kẻ đã phát cuồng, đột nhiên đập mạnh đầu vào cái vạc 
sắt. Địch ô An Cát Mẫu thấy vậy, vội vàng đứng lên ngăn cản Quách Nhật Niệm Thanh: “Đừng 
làm vậy... đại vương, đừng làm vậy!” Quách Nhật Niệm Thanh đứng phắt dậy, chỉ thấy mặt mũi 
ụ đầm đìa những máu, từ ngực đến đùi cháy đen khét lẹt, lại có máu tươi rỉ ra, càng nhìn càng 
thấu khiếp hãi. Y chỉ vào đống xương trắng trong vạc, quát lên: “Xương cốt của Mã Cát đâu, lọc 
ra cho tal” 

*A...” Địch ô An Cát Mẫu lộ vẻ khó xử. 

Hai mắt Quách Nhật Niệm Thanh đỏ ngầu, khóe miệng rỉ máu: “Chết rồi cũng không thể để 
chúng ở bên nhau được, phân ra cho ta!” Không để Địch ô An Cát Mẫu kịp nói gì, y lại nói tiếp: 
“Đám Địch ô các ngươi, rất hiểu biết về xương cốt con người cơ mài Không phân biệt được... ta 
sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Nói đoạn, y cởi chiếc áo đã rách bươm, nhuốm đầu máu 
tươi của mình ra, cẩn thận trải xuống đất, rồi bắt Địch ô An Cát Mẫu đặt xương cốt của Mã Cát 
lên trên. 

Địch ô An Cát Mẫu không biết làm sao, chỉ đành nhặt từng khúc từng khúc xương lên một, 
miệng lầm nhẩấm: “Đây là của A Mễ... đây là... của Trương Lập...” 

Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh, đờ đẫn quan sát. Bóng đêm sắp bao trùm cả mặt đất, 
một người mặt mũi lấm lem chạy đến, chính là Tô Lang, người đưa tin đến Tước Mẫu bị Ba 
Tang chặn lại ở dưới chân thành, cũng chính là tai mắt của Quách Nhật Niệm Thanh gài lại đâu. 
Y bổ nhào tới, quù trước mặt Quách Nhật Niệm Thanh, khóc lóc van vỉ: “Đại vương, tiểu nhân 
vô dụng, không thể ngăn Mã Cát lại được...” 

Quách Nhật Niệm Thanh vẫn thẫn thờ nhìn đống xương trắng, hờ hững hỏi: “Ngươi đã đi đâu?” 


Tô Lang lắp bắp đáp: “Lúc bọn tiểu nhân truyền tin cho đại vương, bị đám người ấy phát hiện, 
liền nổi giận giết chết hai người kia rồi, tiểu nhân... tiểu nhân...” 


“Vì vậu ngươi bỏ trốn, phải không?” Giọng Quách Nhật Niệm Thanh lạnh như băng đá. 


“Tiểu nhân có tội, tiểu nhân... tiểu nhân đáng chết... đáng chết...” Tô Lang đập đầu lia lịa 
xuống đất. 


“Vậy thì ngươi chết đi.” Quách Nhật Niệm Thanh vung tay một cái, máu tươi đã tóe lên. 


Địch ô An Cát Mẫu kinh ngạc phát hiện, cổ Tô Lang như thể vừa bị một lưỡi đao sắc bén lia 


Trang 2.089/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


qua, để lại một vết cắt bằng phẳng, nhưng mà... nhưng... trong tau đại vương, đâu có thứ gì chứi 


Ông mới thoáng ngâu người, ánh mắt Quách Nhật Niệm Thanh đã quét đến: “Ai bảo ngươi 
dừng tay lại! Tiếp tục cho ta!” 


Địch ô An Cát Mẫu không dám chậm trễ, vội ngoan ngoãn chia đống xương ra làm hai. Quách 
Nhật Niệm Thanh cẩn thận nâng phần xương cốt của Mã Cát lên, vung chân đá tung bộ xương 
của Trương Lập vương vãi tung tóe, rồi sải bước chân đi về phía Đông ngôi làng. 

Địch ô An Cát Mẫu nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Quách Nhật Niệm Thanh, nhặt cái đầu 
lâu có tám chín phần giống của con người lăn lông lốc dưới chân mình lên, lắc đầu thở dài: “Đại 
vương, tôi không cố Ú gạt ngài đâu, xin hãy lượng thứ cho thân già này.” Dứt lời, ông ném cái 
xương sọ ấy sang một bên, bước tới cạnh thi thể của Tô Lang. Địch ô An Cát Mẫu định an táng 
cho y, dẫu sao thì cũng cùng sống chung trong thôn Công Nhật Lạp này mấy năm rồi. 


Chú thích 


Tran 


[12] Bài kệ “Lục Như” trong Kinh Kim Cương, bản phỏng dịch của nhà thơ Châu Sa. 


[13] Một câu trong Vãng sinh luân chú - quyển Thượng. 


Trang 2.090/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 16: Cái Chết Cỏa Quách Nhật Niệm 
Thanh 


Quách Nhật Niệm Thanh cẩn trọng ôm đống xương cốt, đi thẳng ra bãi cỏ bên bờ hồ. Lúc ấy, 
trời đang chuyển sang sẩm tối, bầu trời hình con rắn của Thánh vực vặn vẹo, lóe lên những sắc 
màu mê ảo. 


Quách Nhật Niệm Thanh cởi túm áo ra, cầm cái đầu lâu lên, hôn thật sâu, sau đó hướng hốc 
mắt của cái hộp sọ đó ra phía bãi cỏ, dịu dàng nói: “Mã Cát, nàng còn nhớ không? Hồi nhỏ, ta 
đã gặp nàng ở đâu...” 


“Ua, có một cô bé, cô bé này sắp chết rồi ư?” 


é 


è... nè... tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây? Em sẽ bị độc trùng cắn đó, sẽ bị người Lỗ Mặc ăn thịt 
đó.” 


Cô bé ấy mở mắt, ánh mắt thương tâm ấy, nỗi ai oán mà bất lực ấu, tức thì khiến trái tim đứa bé 
trai đau nhói. 


“Nào, uống chút nước đi...” 

“Em tên là gì?” 

*A Mễ, Mã Cát A Mễ...” 

“Bố mẹ em đâu?” 

*A, có phải cũng giống anh, bố mẹ đều chết trong chiến tranh rồi không...” 


“Mã Cát, từ hôm nay, anh sẽ là anh trai em, em sẽ là em gái anh. Dù phía trước có bao khó 
khăn, dù chiến tranh có kéo dài chừng nào chăng nữa, chúng ta cũng phải dũng cảm tiếp tục 
sống, bố mẹ trên trời sẽ dõi theo chúng ta, sẽ bảo vệ cho chúng ta.” 


“Mã Cát, chúng ta phải đi tiếp về phía Đông, người trong làng đều chạy hết cả rồi, quân đội 
Yaca có thể đánh tới đây bất cứ lúc nào, em có sợ không?” 


“Không sợ, có anh trai ở đâu, thì không sợ.” 


“Hi hi... hi hi... anh ơi! Xem kìa... đó là gì... ” 


Đó là âm thanh đã vô số lần xuất hiện trong cơn mộng mị, in hằn vào sâu trong kứ ức của 
Quách Nhật Niệm Thanh. 


Bấy giờ, bãi cỏ này cũng vàng rực như ngày hôm nay. Những ngày tháng ấy sao mà tươi đẹp 
thế. Mỗi khi đến buổi hoàng hôn, lũ tằm diên trong đám cỏ lau sẽ bắt đầu phát sáng, quảng 
sáng màu trắng sữa nhấp nháy như trân châu, dùng tay chạm khẽ một cái, từng đám từng đám 
tằm diên liền bay vút lên, tựa như những vạt hoa tuyết đung đưa theo gió, rải xuống những âm 


Trang 2.091/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thanh trong vắt ngân nga. 
“A... đẹp quát” 


“Đó là tỉnh linh tuyết, chúng đang nhảy múa. Trên chiến trường, những đứa trẻ bị mất cha mất 
mẹ, sau khi chết đi, đều hóa thành tinh linh tuyết, chúng sẽ bảo vệ, chúc phúc cho những người 
bạn may mắn sống sót của mình. Em gái, em có biết không, khi tỉnh linh tuyết bay lên nhảy 
múa, năm ấy, mùa màng nhất định sẽ bội thu.” 


“Ưm, em biết rồi, anh à.” 


Tiếng ngâm vĩnh hằng không đổi khi tằm diên giao phối ấy, là bài hát của tinh linh, người nào 
nghe qua một lần sẽ mãi mãi không thể nào quên; là khúc hợp xướng ngợi ca sự sống; là sự ấm 
áp như được ôm trong vòng tay mẹ. Khi hai đứa bé tay nắm tay, đắm mình trong vũ điệu của 
tinh linh tuyết, khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh hằng. Trong lòng bàn tay chúng, là thế giới 
nhỏ của riêng mình. 


Đi giữa chiến trường khói lửa, đi trên mặt đất bị vó sắt giàu xéo, xuyên qua những đống thây 
người chồng chất, hai đứa bé vẫn tau nắm tay, mang theo khao khát cầu sinh, đi từ ngôi làng 
không người này đến ngôi làng không người khác. 


“Anh ơi...” 
“Tại sao phải đánh trận thế?” 


“Ưm, không biết nữa, đó là chuyện của người lớn. Anh nhớ cha từng nói, nơi nào có người, là 
nơi ấu có tranh chấp, tranh chấp lớn dần, rồi biến thành chiến tranh. Ưm, vì vậy, cứ nơi nào có 
người, là sẽ có chiến tranh.” 


“Vậy... có nơi nào không có chiến tranh không? A Mễ không cần chiến tranh, A Mễ ghét chiến 
tranh lắm...” 


“Đợi anh lớn lên rồi, nhất định sẽ khiến chiến tranh phải kết thúc, cho Mã Cát một Thánh vực 
không có chiến tranh...” 


“Hay quá, anh à, chúc ta móc ngoéo nhé!” 


Quách Nhật Niệm Thanh ôm chặt cái đầu lâu đó vào lòng, thấp giọng lắm nhấm: “Mã Cát, nàng 
có biết không, ta vẫn luôn cố gắng để kết thúc chiến tranh, chỉ cần ta thống nhất được Thánh 
vực, thì sẽ không còn chiến tranh nữa. Chẳng phải nàng cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta có thể 
khiến cho Langbu và Yaca không còn chiến tranh nữa, nàng sẽ đợi chờ ta, trở thành vợ ta hau 
sao? Sao nàng lại quên mất?” 


Quách Nhật Niệm Thanh ngắng đầu lên, bầu trời hình rắn vẫn đang vùng vẫy, ánh sáng chưa 
chịu tan đi, phía chân trời ánh lên một vạt đỏ máu, như vâng tàn nguyệt, như làn mi cong vút. 
Quách Nhật Niệm Thanh như đang nhìn về quá khứ, khi ấy, có hai đứa bé vai kê vai, cùng ngắm 


Trang 2.092/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhìn tia sáng cuối cùng của một ngày... 

“Anh à...” 

Vi: ca 

“Tại sao, bầu trời Thánh vực lại như thế kia?” 


“Vì có núi, thần núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp đã kéo hai bên rặng núi lớn quây lại, để bảo vệ 
chúng ta, như thế, người khác sẽ không tìm được chúng ta nữa.” 


“Tại sao phải làm cho những người khác không tìm thấy chúng ta?” 


“Truyền thuyết kể rằng, rất lâu, rất lâu trước đây, chiến tranh ở bên ngoài kia còn nhiều hơn, dữ 
dội hơn nơi này bội phần, tổ tiên chúng ta vì chạy trốn chiến tranh nên mới tới đây, chỉ là giờ 
đâu... nơi nàu cũng trở nên như thế rồi.” 


“Vậy thì thế giới ở bên ngoài kia, có còn chiến tranh không?” 


*Ai biết được chứ, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc có thế giới bên ngoài kia hay không, 
cũng không ai biết cả.” 


“Anh à, anh à, có phải chỉ cần vượt qua ngọn núi lớn, là đã ra đến bên ngoài không” 


“Không. Trong truyền thuyết, bên ngoài rặng núi lớn, vẫn là núi non, những ngọn núi nàu đều 
rất cao, tuyết phủ trắng xóa, giống như những cánh hoa sen, tầng tầng lớp lớp bọc lấy nơi nàu. 
Phải vượt qua vô số núi cao, mới có thể ra được bên ngoài. Còn phía dưới kia, là biển lớn mênh 
mông vô tận, phải đi đến tận cùng của biển lớn, mới là thế giới bên ngoài. Nơi chúng ta cư trú 
đâu, chia làm ba tầng, trên, giữa và dưới, mỗi tảng lại có thể chia làm hai tầng nhỏ, tổng cộng là 
sáu tầng trời. Thấp nhất, ở nơi nối liền với biển, là Ngạ quỷ, trên một chút nữa là Súc sinh và Dã 
thú, hai tầng ở giữa là nơi loài người chúng ta sinh sống, tầng trên cùng, nơi liền kê với núi tuyết 
là chốn của Thần thánh. Đi lên trên, mà không được sự chỉ dẫn và cho phép của thần linh, thì 
không thể tìm thấy đường ra bên ngoài; nếu đi xuống, ắt sẽ bị Ngạ quở và Dã thú ăn thịt. Tổ 
tiên của chúng ta tới nơi này không biết đã bao nhiêu năm rồi, vậu mà vẫn chưa từng có người 
nào đi ra khỏi đây cả.” 


“Bên ngoài... sẽ như thế nào nhỉ?” 


“Chắc là, chắc là cũng không khác chỗ chúng ta là mấy, có núi có sông, có bầu trời, có biển 
| sin SN 


“Em muốn đi xem nơi đó quá, biết đâu bên ngoài lại không có chiến tranh nữa thì sao!” 


“Không thể nào. Chỉ cần là nơi có con người, thì sẽ có chiến tranh, đây là quy luật vĩnh viễn 


không thể nào thay đổi. 


“Em à, em phải kiên trì lên, phía trước có khói bếp, nhất định là có người, chúng ta đã hứa với 
nhau rồi mà, phải cùng dũng cảm tiếp tục sống...” 


“Bà ơi, cháu xin bà, hãy cứu em gái cháu, cháu đập đầu lạy bà...” “Bốp, bốp, bốp...” 


“Đứa bé trai kia là ai?” 


Trang 2.093/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Là thằng bé Trác Ngõa nhận nuôi, còn dẫn theo một đứa bé gái nữa. Em gái nó sắp chết rồi, 
đến tìm Trác Ngõa trị bệnh... Con bé ấy bệnh lắm, xem chừng chăng sống được lâu nữa đâu...” 


“Ứm, đang lúc chiến tranh loạn lạc, bản thân Trác Ngõa còn chẳng đủ ăn, phải nuôi thêm hai 
đứa trẻ nữa, sợ là sẽ chết đói cả thôi...” 


“Ai, ai bảo chứ...” 
“Binh sĩ Yaca đánh đến rồi, mọi người mau chạy đi...” 


“Bà ơi, bà dẫn em gái nấp vào khu rừng đá bên phải kia đi, quân lính Yaca cưỡi ngựa, bọn 
chúng sẽ đi theo đường lớn, bên đó không có dã thú, mấy ngày nay cháu đều đến xem xét rồi, 
an toàn lắm.” 


“Còn cháu thì sao?” 


“Cháu sẽ dụ bọn lính Yaca đi theo hướng khác! Bà ơi, nếu cháu không quay lại, thì sợ rằng cháu 
không thể quay lại nữa rồi. Xin bà hãy nói với em cháu, anh trai nó phải đến một nơi rất xa, thế 
nhưng, sẽ có một ngày, anh trai sẽ qua lại đón nó. Xin bà nói với Mã Cát rằng, anh trai nhất 
định sẽ thực hiện lời hứa lúc xưal” 


“Cháu, cháu đừng... ” 


“Ta sắp chết rồi sao? Bàn tay ai vậu, ấm áp quá...” 
“Đừng cử động, nằm vên đấy, để tôi lấu cho ông ít nước.” 


“Giọng nói này, êm ái như tiên nữ vậy, lẽ nào tiên nữ trên trời hạ xuống nhân gian để cứu vớt 
kẻ vừa bò ra khỏi địa ngục như ta đâu?” 


“Nào, uống chảầm chậm thôi, đừng vội...” 
“Cô gái này là ai? Thân thiết quá, nụ cười ấu, dường như chỉ mẹ ta mới có...” 


“Cần thận nào, ghé đầu lên chân tôi này, như vậy sẽ đỡ hơn. Xin lỗi, mắt trái của ông hỏng mất 
tôi... 


“Cô gái, tại sao nàng phải đau buồn, nàng đang đau buồn vì ta đấy ư? Nàng là ai?” 
“Nàng... nàng là ai... có thể nói với ta, tên của... của nàng không?” 


“Tôi tên là Mã Cát A Mễ.” 


Cỏ lau vàng ruộm lau động theo gió, phất qua thân thể Quách Nhật Niệm Thanh như từng đợt 
sóng xô bờ. Để mặc cho con sóng ấy lướt qua kẽ tay, Quách Nhật Niệm Thanh vuốt ve chiếc 
đầu lâu, lại tự nói một mình: “Lúc đó, ta vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng, ta vẫn cứ nghĩ 
rằng... sẽ có... sẽ có cơ hội...” Sau đó, y cúi xuống, ghé miệng sát vào chỗ mang tai của chiếc 


Trang 2.094/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu lâu, khẽ hỏi, như đã từng hỏi vô vàn lần trong mộng: “Nàng gả cho ta nhé?” 
“Nàng gả cho ta nhé?” Người cưỡi trên lưng ngựa thình lình buông ra một câu. 
“UƯm?” 


“Mã Cát A Mễ, nàng là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp trên đời này, nàng không chỉ cứu lấy 
tính mạng ta, mà còn mang cả trái tim ta đi nữa. Ta lấy tư cách người nắm giữ vương quyền 
tương lai của Tước Mẫu, xin thê, cả cuộc đời này, ta sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ con ngươi mắt 
mình. Gả cho ta nhé, ta sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của nàng...” 


“Ông có thể làm cuộc chiến tranh nàu ngừng lại không?” 
“Chuyện này không thành vấn đẻ, ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh nà...” 


“Ông có thể khiến Thánh vực trở lại phồn vinh như thời vương triều Thái Dương trong truyền 
thuyết không?” 


) du 


“Ông có thể đưa Mã Cát rời khỏi nơi nàu, đi xem thế giới bên ngoài kia như thế nào không... 
Khi ông làm được những việc ấu, hãy đến tìm Mã Cát. Nếu khi đó, Mã Cát còn chưa gả cho ai, 
tôi sẽ suụ nghĩ.” 


“Vì nàng, ta sẽ bất chấp tất cả, hãy đợi ta!” Con ngựa tung vó lao vút đi, mang theo một trái tim 
hân hoan, để lại một cô gái mơ màng man mác. 


“Thật sự... có thể làm được không?” Cô hoang mang lắc lắc đầu... 


“Mã Cát, nàng vẫn hệt như hồi nhỏ, không thay đổi một chút nào, mộng tưởng ấy của nàng, 
hãy để ta thực hiện cho nhé!” 


Một cơn gió lướt qua, Quách Nhật Niệm Thanh hơi se mình, tựa hồ như thấy lạnh, phải rồi, đã 
chảy quá nhiều máu, những vết bỏng kia vẫn đang rỉ nước vàng. Cảm giác nàu sao mà quen 
thuộc, khiến y nhớ lại quãng thời gian ở tầng bình đài thứ ba, vương quốc của tuyết trắng, vùng 
đất lạnh giá ấu. Đột nhiên, y nhớ đến giọng nói của một người, liền cúi nhìn chiếc đầu lâu trong 
lòng mình, không khỏi nở một nụ cười thảm thiết: “Sư phụ, đây chính là thứ còn quý trọng hơn 
cả mạng sống mà người nói đến đó sao?” 


“Tiểu tử lùn, tại sao ngươi lại đến đây?” 

“Tôi muốn tìm đường ra ngoài, muốn đi xuyên qua lãnh địa của người Thượng Qua Ba.” 
“Nếu họ ngăn cản ngươi thì sao?” 

“Tiêu diệt bọn họi” 


“Ha ha ha... khá lắm, có chí khí. Tiểu tử lùn, ta nói cho ngươi biết, tầng bình đài thứ ba này vốn 
chẳng có người Thượng Qua Ba gì cả...” 


Trang 2.095/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Suu nghĩ của ngươi ngây thơ quá, các người không thể vượt qua được nơi bọn chúng canh giữ 
đâu, với lực lượng của các ngươi, muốn tiêu diệt bọn chúng, về cơ bản... là rất khó. Đặc biệt là 
lúc nàu, chúng đã có vua của mình, đến cả ta, cũng chỉ có thể lén lút nấp từ xa mà thôi. Muốn 
qua được nơi ấy, hãy đợi một hai chục năm nữa, khi nó chết già... ừm, nói không chừng lại có 
vua mới được sinh ra, vẫn không thể qua được đâu!” 


“Quách Nhật Niệm Thanh, cho dù thây chất thành núi, máu chảy thành sông, con cũng nhất 
định phải tìm được đường ra bên ngoài ư? Được lắm, ta có thể truyền cho con trí tuệ của ma 
quủ, nhưng trước hết, con phải có quyết tâm vứt bỏ được tất cả mọi thứ của con người, con phải 
chấp nhận mất đi thứ còn quý trọng hơn cả mạng sống của mình, có làm được không?” 


“Con không cha không mẹ, trên cõi đời này chỉ còn lại một thân một mình, có gì mà không 
buông bỏ được chứ? Sư phụ, xin người dạu con thuật quyền mưu, đợi khi thống nhất được Yaca 
và Langbu, con nhất định sẽ dẫn theo đại quân, đạp bằng nơi này, mở ra một con đường thông 
với thế giới bên ngoài kia.” 


“Nói không chừng đến lúc đó... cũng được, kha kha kha... chúng ta bắt đầu nói từ tính người 
nhé... ” 


Màn đêm nồng đậm chảm chậm xâm chiếm không gian, tựa như dòng mực đổ vào làn nước, gió 
cũng dừng lại, bãi cỏ sắc vàng trở nên tĩnh lặng, chỉ là không còn lũ tằm diên bay lên nhảy múa 
và âm thanh trong vắt ấy nữa. Quách Nhật Niệm Thanh không ngừng lải nhải, lắm bẩm một 
mình bên mép nước, lúc cười lớn, khi lại rơi nước mắt, “Nàng muốn ta thành Tước Mẫu vương, 
ta liền trở thành Tước Mẫu vương; nàng muốn ta kết thúc chiến tranh, ta liền vì nàng mà thống 
nhất Thánh vực, kết thúc chiến tranh; nàng muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ dẫn đầu toàn bộ binh sĩ 
ở Thánh vực này, mở ra một con đường máu... Sao nàng lại ngốc như vậy, sao lại không chịu 
đợi ta... Ta sắp làm được rồi... Chỉ cần vì nàng, không có việc gì mà ta không thể làm được! 
Nhưng không có nàng, tất cả những thứ ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu?” 


“Nếu không có nàng, tất cả những thứ này còn ú nghĩa gì nữa...” Tiếng gầm như sấm của 
Quách Nhật Niệm Thanh vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, dội đi dội lại giữa bãi có không 
bóng người. 


Khi sắc vàng trên bãi cỏ dần lui đi, Quách Nhật Niệm Thanh kiên quyết đứng thẳng dậy, cẩn 
thận nâng gói xương cốt, từng bước từng bước đi về phía giữa hồ nước. Làn nước lạnh dịu dàng 
như bàn tay tình nhân... bao bọc lấy bàn chân v, hai đầu gối, rồi thắt lưng, rồi vai, rồi... ngập cả 
đầu y, một tràng bọt khí nổi lên ùng ục. Quách Nhật Niệm Thanh và gói xương cốt ấu, không 
trồi lên nữa. Bầu trời Thánh vực cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, bốn phía tĩnh mịch 
như tờ, vạn vật đều lặng lẽ... 


Trang 2.096/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chươag 416: Cuộc Chiến Giữa Người Và Sói - Sứ 
Giả Cỏa Sói 


Hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, Merkin bỗng nhiên thây rùng mình ớn lạnh, tức thì 
cảmgiác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng dựng ngược cả lên. Đó chắc chắn là một con 
sói, lông bon g mươt, thoạt trông thể hình dường như còn lớn hơn sói xám Bắc Mỹ một chút, chỉ 
có điều, con sói đó con chưa lại gần, đã khiến Merkin và Soares cùng cảm thấy căng thẳng, cả 
hai đều cực kỳ kinh ngạc trược phản ứng này của cơ thể mình. Trong măt Merkin, thể hình của 
con sói đang tiến lại gân đó có thể coi như hạng cao lớn khỏe đẹp trong đan, nhưng ánh mắt nó 
lại không hề có sự hung tàn, ngược lại toát lên một vẻ khinh thường, tựa hồ như ánh mắt của sát 
thủ vậy; còn điều Soares suy nghĩ nhiều hơn, lại là chủng loại của con sói này, y lục tung trong 
trí nhớ mình, thậm chí đã liên tươn g tới cả loài ma sói trong các truyền thuyết châu Âu thời xưa. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều không biết đã xảy ra biến cố gì, Tước Mẫu dường như rơi vào 
trạng thái hỗn loạn, binh lính đi lùng sục khắp nơi, nhưng hình như không phải tìm kiếm bọn họ. 
Nhân lúc rối ren ấy, bọn họ đi suốt một ngày một đêm, rồi chặt cây kết một tấm bè gỗ nhỏ ở 
Thác Nhật, vượt qua biển Sinh Mệnh, đặt chân lên địa giới Yaca. 


Lữ Cánh Nam tính toán, ba người bọn Merkin hành trang gọn nhẹ, lại đi trước họ khoảng một 
tuần, nhưng vì Merkin chưa thông thuộc địa hình ở đây, cũng không có bản đồ, tốc độ tiến lên 
mỗi ngày áng chừng chỉ bằng hai phần ba so với bọn họ, vì vậy, nếu không xảy ra việc gì ngoài 
ý muốn, sau khoảng hai tuần nữa là họ sẽ đuổi kịp bọn . Có điều, tuy trên bản đồ của pháp sư 
Tháp Tây không có chú thích, nhưng dựa vào những gì ông kể lúc còn sống, thì muốn đi hết địa 
giới của Yaca cũng mất khoảng hai tuần. Có nghĩa là, sau khi đuổi kịp bọn Merkin, đoạn đường 
phía sau, chính là tầng bình đài thứ ba mà cả hai bên đều chưa từng đặt chân lên, vậy nên phe 
nào tìm thấy Bạc Ba La thần miếu trước đều do bản lĩnh quyết định. 


Họ trở lại chỗ doanh trại bí mật của Khước Ba Ca Nhiệt và Ngưu Nhị Oa, lấy vũ khí giấu ở đó 
ra. Vì số người giảm đi đáng kể, nên còn thừa khá nhiều vũ khí, nhìn các cạm bẫy được bố trí 
mới ở xung quanh, cả bọn bất giác lại nhớ đến Trương Lập. 


Sau đó là một hành trình dài đằng đãng và gian khổ vô cùng, theo lời đặn dò của pháp sư Tháp 
Tây, họ không đi về những nơi tập trung nhiều lều bạt, cũng không tiếp xúc quá nhiều với dân 
chúng ở Yaca, mỗi ngày đều giữ nguyên tốc độ tiến lên phía trước. Chỉ là, cả quãng đường ấy, ai 
cũng có cảm giác thiêu thiếu gì đó, khi màn đêm buông xuống, gió lạnh phất qua, lòng người 
thảy trào lên một nỗi ưu sầu không thể nói được thành lời. Đúng rồi, họ thiếu mất tiếng cười, từ 
khi Trương Lập chết, Nhạc Dương cũng không cười nữa. Trước đây, dẫu có xảy ra chuyện gì đau 
buồn đến mấy, Trương Lập và Nhạc Dương vẫn có thể khiến mọi người tạm thời quên đi cảm 
giác khổ sở buồn đau. Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài, thì ra một hành trình gian khổ nếu mất 
đi tiếng cười mới thực sự là một hành trình gian khổ. 


Mọi người ít nói hơn hẳn, ăn cơm, ngủ, sáng sớm hôm sau lại đeo những chiếc ba lô trĩu nặng 
vội vã lên đường, tất cả trầm mặc lặng lẽ, thi thoảng có gặp phải những kỳ tích tự nhiên khiến 
người ta phải trầm trồ cảm thán, cũng chẳng ai buồn phát ra một tiếng kêu bày tỏ sự kinh ngạc. 


Trang 2.097/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ở Yaca, những ngọn núi hình dáng kỳ dị do dung nham dồn tích lại dân dân ít đi, thay vào đó là 
thảo nguyên bát ngát vô tận. Tình hình ở Yaca còn thảm hại hơn Tước Mẫu nhiều, tuy rằng 
chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng mười thôn làng thì đến chín bỏ không, khắp nơi ngốn 
ngang những đống đổ nát tan hoang. 


Vượt qua thảo nguyên rộng lớn của Yaca, càng tiến về phía trước, lại càng lạnh lẽo. Gió lạnh 
bạo ngược hoành hành, cỏ vàng vọt gầy trơ cúi rạp ngọn, để lộ ra những mạch đá trơ trọi, bốn 
bề càng hoang lương khôn tả. 


Theo tấm bản đồ của pháp sư Tháp Tây để lại, và bản đồ trong tay họ có, tầng bình đài thứ hai 
này khác tầng bình đài thứ nhất, ở phần rìa bình đài có một dốc thoải hình chữ “chi [14]_ tiếp 
nối với tầng bình đài thứ ba; đương nhiên, họ cũng có thể chọn đi đường tắt giống pháp sư Tháp 
Tâu, leo thẳng lên vách đá hình dạng sóng thần bên ngoài, nhưng ngay cả thân thủ như pháp sư 
Tháp Tây cũng buộc phải nhảy xuống, thì họ cũng không cần phải thử lại lần nữa làm gì cả. 


Lạ một điều là, dọc đường ởi, họ không hề phát hiện ra tung tích của bọn Merkin. Thi thoảng 
gặp những chỗ giao lộ phải đi qua, phát hiện những căn lều của dân du mục lưu lạc, họ cũng 
đến thăm dò thử, nhưng đều không có tin tức gì của Merkin, ba kẻ ấy tựa như đã tan biến vào 
thinh không. 


Hôm đó, bọn Trác Mộc Cường Ba đã đến gần mép bình đài, hoàng hôn buông xuống một vùng 
hoang dã, lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua. Bọn Trác Mộc Cường Ba tìm được một ngôi làng 
không người, bỏ hoang đã rất lâu, lều bạt vải thô, giá gỗ, đồ sắt đều đã gỉ sét cũ nát tàn tạ. Lữ 
Cánh Nam quan sát xung quanh, rồi cho rằng, ngôi làng này ít nhất cũng hoang phế đã mười 
năm trở lên. Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, cả bọn quyết định qua đêm ở đâu. 


Gió lạnh buốt xương làm những ngọn cỏ trên triển đá run lên nhè nhẹ, Ba Tang vẫn như mọi 
ngày, đứng trên một tảng đá trần trụi, hờ hững nhìn đăm đắm về một hướng xa xăm. Trác Mộc 
Cường Ba bước lên trước, điểm đạm nói: “Ba Tang, anh có phát hiện...” 


Ba Tang nói: “Hả?” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Có thứ gì đó đang bám theo chúng ta. Càng đi về phía Bắc, cảm giác 
này càng rõ rệt. ” 


Giọng Ba Tang cất lên nghe khàn khàn: “Anh sợ à?” 


Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Không phải tôi sợ, mà là cần phải làm rõ, chúng ta không thể hụ 
sinh vô vị thêm nữa. Anh đã phát hiện ra từ sớm rồi, phải không?” 


Ba Tang liếm môi trên, vẫn chăm chú nhìn về phía xa xa: “Còn nhớ tôi từng nói với anh một 
câu không? Đêm hôm ấy ở thôn Công Bố, tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc, không phải là 
quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, mà là nỗi sợ khi cái chết gần kẻ.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Sau này cảm giác ấy lại xuất hiện à?” 


Ba Tang cười gằn: “Không phải lại xuất hiện, mà là chưa hề biến mất.” Ngưng lại giây lát, Ba 
Tang tiếp tục cất tiếng: “Sau khi bọn Nhạc Dương trở lại thôn Công Nhật Lạp, có một đêm cảm 
giác nàu của tôi cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xông vào trong 
thôn làng, về sau không hiểu tại sao, lại từ từ rút đi.” 


Trang 2.098/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh ngạc, chỉ gần đâu gã mới cảm thấy như có gì đó đi theo mình, 
nhưng nghe Ba Tang nói, thì dường như cái thứ ấy vẫn luôn bám theo bọn gã ngay từ lúc ban 
đầu, liền buột miệng truy hỏi: “Đó là gì? Sói? Hay người Lỗ Mặc? Hay là thứ gì khác?” 


Ngón tay Ba Tang bất giác khẽ run lên, trầm giọng nói: “Là bọn chúng. Sau khi trở về từ núi 
tuyết, lúc nằm trong bệnh viện, tôi đã nhớ lại một số sự việc, những đốm sáng màu da cam ấy, 
là sói! Trên núi tuyết, chúng tôi đã gặp phải sói, rất giống lũ sói tôi từng gặp trước đó, có điều, 
vẫn còn một số thứ quan trọng nhất, tôi lại không tài nào nhớ ra nổi.” 


Trác Mộc Cường Ba thở dài nói: “Đừng tự ép mình quá, Ba Tang, nếu tầng bình đài thứ ba là 
nơi anh đã quen thuộc, biết đâu lại có thể nhớ lại gì đó.” 


Ngón tay Ba Tang lại khẽ run lên, anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: “Tôi hoàn 
toàn không hiểu gì cả, Cường Ba thiếu gia, tuy chưa từng thấy cảnh vật ở đâu, nhưng cảm giác 
kinh hoảng quen thuộc ấy đã cảnh báo thân thể tôi, bọn chúng đang lùa chúng ta rời xa khỏi nơi 
này, nhất định là có thứ gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không muốn nhớ lại... càng đi 
về phía trước, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn!” 


Lúc nàu, Nhạc Dương bước lại gần, lớn tiếng nói: “Cường Ba thiếu gia, tôi tìm được cái này.” 
Tay anh giơ cao một thứ gì đấu, chớp chớp sáng. 

Đợi Nhạc Dương bước đến gần, Trác Mộc Cường Ba mới nhìn rõ, trên tau anh là một tấm thẻ 
tên gắn với dây xích nhỏ bằng sắt, rất giống thẻ tên họ phát hiện trên người kẻ nhảy dù lúc vừa 
lên tầng bình đài thứ hai, chỉ là kích cỡ khác nhau mà thôi. 


Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa nói gì, Ba Tang đã giật lấy tấm thẻ ấy, đặt lên lòng bàn tau mình. 
Nhạc Dương nói: “Bên trên có kú hiệu.” 


“Chữ...” Ba Tang lạnh lùng nói. 

“Gì cơ?” 

“Chữ Krishna, là chữ của nền văn minh Krishna cổ đại.” Nói đoạn, Ba Tang lấy trong người ra 
một tấm thẻ bài gắn với dây xà tích có kích cỡ, nhìn giống hệt như thế: “Đây là của tôi, Mã 


^s 3 


Long Kù, những tấm thẻ tên này để phân biệt những con Nhện khác nhau trong đội. 


“Hả?” Nhạc Dương cầm lấy hai tấm thẻ tên, giơ lên đối chiếu, quả nhiên, ngoài kú hiệu và con 
số phía sau ra, chất liệu, hình dáng, phương pháp chế tác của cả hai tấm thẻ này giống hệt 
nhau. Anh nói: “Vậy là, thứ này thuộc về đồng đội cũ của anh? Cũng là người của đội Nhện 
Xanh à? Ký hiệu này nghĩa là gì vậy?” 


“Ngao Đỏ.” Ba Tang nhận lại miếng thẻ kim loại. 
“Có nhầm lẫn không?” Trác Mộc Cường Ba hỏi. 


Ba Tang lắc đầu: “Đối với người lính, tên tuổi và thân phận đều là những thứ bị yêu cầu phải 
quên đi, chỉ có biệt danh và số hiệu trên tấm thẻ sắt nàu mới là thứ duy nhất chứng minh sự tồn 
tại của họ. Đặc biệt là với những binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt như chúng tôi, mỗi tấm 
thẻ tên này đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể trùng lặp hay nhằm lẫn được.” 


Nhạc Dương lập tức nói: “Vậy người có biệt danh Ngao Đỏ này, anh ta có phải là... ” 


Trang 2.099/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba Tang gật đầu: “Đúng thế, cũng là một thành viên trong nhóm săn trộm chúng tôi.” 
“AI” Nhạc Dương không kìm được khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. 
Trác Mộc Cường Ba cũng nói: “Chẳng phải anh nói, những thành viên khác đều đã...” 


Ba Tang nói: “Khi đó chúng tôi bị đàn sói truy đuổi, chia làm hai nhóm, một nhóm mười mấy 
người, nhóm kia chỉ có bốn năm người, nhóm chúng tôi chỉ còn một mình tôi sống sót, dựa theo 
tình hình lúc ấu, tôi nghĩ rằng nhóm kia có lẽ không thể có ai thoát chết được.” 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Tây Mễ thì sao?” 
Ba Tang lắc đầu: “Tây Mễ... ụ đã không còn là thành viên của Nhện Xanh nữa rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm: “Vậy có nghĩa là, anh chỉ cho rằng những người khác đều đã 
chết cả rồi, còn trên thực tế, cũng có khả năng vẫn còn những người sống sót khác?” 


Nhạc Dương nói: “Cường Ba thiếu gia, chuyện nàu không quan trọng, mấu chốt là chủ nhân của 
cái thẻ tên này từng cùng với anh Ba Tang đến nơi đó, và bị sói đuổi đến đây. Cũng có nghĩa là, 
phương hướng chúng ta đang đi, chính là nơi anh Ba Tang và nhóm săn trộm từng đi qual” 


Trác Mộc Cường Ba lờ mờ cảm thấy Nhạc Dương nói không ổn lắm, vấn để khi nãy gã muốn 
hỏi rất quan trọng, nhưng tại sao quan trọng thì nhất thời gã lại không nghĩ ra nổi, dường như 
đột nhiên quên bằng ởi luôn vậy. “Vừa nãy mình muốn hỏi gì nhỉ?” Trác Mộc Cường Ba vắt óc 
su nghĩ. 


Ba Tang gật đầu: “Ứm, gần như có thể khẳng định, phía trước chính là nơi chúng tôi từng đi 
qua. ” 


“Tầng bình đài thứ ba, Bạc Ba La thần miếu...” Nhạc Dương nói: “Tôi đi báo với giáo quanl” 
“Rốt cuộc là vừa nãu mình muốn hỏi gì vậu nhỉ?” Trác Mộc Cường Ba vẫn đang suy nghĩ. 


Cũng ở giữa chốn hoang vu vắng vẻ ấu, cách chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba chừng nửa ngày 
đường, đang có người đốt một đống lửa. Merkin khẻều khêu ngọn lửa, nói với Soares: “Anh 
khẳng định, chỉ có hai con sói thôi chứ?” 


Soares nói: “Dựa theo dấu vết để lại, thì là hai con sói, nhưng tôi cũng không dám khẳng định.” 
Merkin lấu làm thắc mắc: “Tại sao?” 


Soares đưa tay lên rờ rờ vết sẹo trên mặt, trầm giọng nói: “Anh có biết, gần như ngay từ lúc bắt 
đầu tôi đã cảm thấy dường như có động vật gì bám theo phía sau chúng ta, thể hình còn không 
hể nhỏ. Tôi cũng dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để dò la dấu vết của chúng, nhưng 
mãi đến gần đây, mới phát hiện ra một số dấu vết. Tuy nhiên, những dấu vết nàu hoàn toàn 
không phải do tôi phát hiện ra, mà giống như là bọn chúng cố ý để lại vậu. Những phương pháp 
của tôi dường như không có tác dụng gì cả. Anh có biết, bây giờ cảm giác của tôi như thế nào 
không?” 


Merkin nhìn Soares chằm chằm, chỉ nghe w nói tiếp: “Tôi cảm thấy, hai con sói nàu hành sự 
hoàn toàn trái ngược với bản năng động vật, tôi chưa từng thấy con sói nào theo dấu vật săn lâu 


Trang 2.100/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như vậy, hơn nữa vẫn tiếp tục theo dõi con mồi cho dù chúng gần như không có khả năng săn 
giết, bọn chúng... bọn chúng dường như bám theo chúng ta, hoàn toàn chỉ vì mục đích theo dõi 
thôi vậu.” 


Merkin lấu làm khó hiểu, liền hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?” 
Soares nói: “Hành vi này, chỉ có ở con người thôi. ” 

Merkin đã hiểu, bèn gật đầu nói: “Y anh là, có người huấn luyện bọn sói này, lệnh cho chúng 
theo dõi chúng ta?” 


Nét mặt Soares hết sức phức tạp: “Nếu là như vậy thì tốt quá. Điều tôi lo lắng là, không ai huấn 
luyện cũng như ra lệnh, mà bọn chúng vẫn có thể có hành vi như thế.” 


Merkin sốt ruột ném cành cây cuối cùng vào đống lửa, vỗ vỗ tau đứng lên: “Chẳng hiểu nổi 
ngôn ngữ của mấy nhà sinh vật các anh nữa, tóm lại, chỉ cần bọn sói ấy không cản đường chúng 
ta... ừm...” Merkin thoáng nghĩ ngợi, rồi nói: “Anh thử nghĩ cách xem có thể khống chế bọn sói 
ấu không, sói chắc là loài động vật dễ thao túng thôi, phải không? Đối với Thao thú sư các anh 
ấu!” 


Soares trầm ngâm: “Vậy thì còn phải xem là sói gì nữa.” 


Merkin đang định trả lời, bỗng thấu Max ôm một bó củi khô, hoảng hốt chạy trở về, chưa kịp lại 
gần đã nói: “Ông... ông chủ, hình như, hình như có thứ gì đó bám theo chúng ta...” Dứt lời, hắn 
ném bó củi xuống đất, hai tay chống gối thở hồn hển. 


“Chẳng ra làm sao cả, có gì mà mày sợ cuống cả lên thế?” Merkin quát một tiếng, ngước mắt 
nhìn ra xa, trên đường chân trời nơi hai sắc đỏ và vàng hòa trộn với nhau ấy, từ từ xuất hiện một 
cái bóng, thon dài, khỏe khoắn, đuôi cụp, bước chạy nhanh nhẹn. Trên bầu không xám xịt sắp 
tối sập, đôi mắt nó ánh lên thứ sắc vàng vêu dị. 


Hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, Merkin bỗng nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, tức thì 
cảm giác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng dựng ngược cả lên. Đó chắc chắn là một con 
sói, lông bóng mượt, thoạt trông thể hình dường như còn lớn hơn sói xám Bắc Mỹ một chút, chỉ 
có điều, con sói đó còn chưa lại gần, đã khiến Merkin cùng Soares đều cảm thấu căng thẳng, cả 
hai đều cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng này của cơ thể mình. Trong mắt Merkin, thể hình của 
con sói đang tiến lại gần đó có thể coi như hạng cao lớn khỏe đẹp trong đàn, nhưng ánh mắt nó 
lại không hề có sự hung tàn, ngược lại toát lên một vẻ khinh thường, tựa hồ như ánh mắt của sát 
thủ vậy; còn điều Soares suy nghĩ nhiều hơn, lại là chủng loại của con sói này, y lục tung trong 
trí nhớ mình, thậm chí đã liên tưởng tới cả loài ma sói trong các truyền thuuết châu Âu thời xưa. 


Con sói dừng lại cách ba người chừng năm mươi bước, rùng mình một cái như muốn rũ đi lũ rận 
bám trên lông, nó không tiến lên, cũng không đi vòng vòng xung quanh, mà chỉ nghiêng đầu 
quan sát bọn họ. Khi bị con sói nhìn chằm chằm, Merkin cảm thấy toàn thân khó chịu lạ kỳ, 
không kìm được cảm giác muốn vẩy tay rút súng ra, nhưng đã bị Soares ấn tay lại. Soares nói: 
“Để đấy tôi!” Nói đoạn, y bắt đầu lục lọi ba lô, tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là 
một thứ gì đấy trông như dầu cao. Soares quẹt thứ ấu vào lòng bàn tay, xoa xoa một lúc, rồi nói: 
“Cơ quan phát triển nhất của loài sói là khứu giác, thế giới của chúng là thế giới của các loại 
mùi.” Nói đoạn, y vừa tiếp tục xoa tay, vừa tiến về phía con sói. 


Trang 2.101⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares mới nhích chân được hai bước, con sói dường như đã dự cảm được điều gì đó, khẽ lúc lắc 
cái đầu sang hai bên như một tau đấm bốc, thân thể cong lại, chi trước vươn thắng, chi sau cong 
lại, đột nhiên tăng tốc lao vút về phía Soares. Khóe mắt Soares giật giật, y xòe mười ngón ta 
chắn trước ngực, chỉ thấy con sói đó chạy đến cách y chừng bốn, năm mét thì nhảy bật lên, 
không ngờ đã bay qua đầu Soares. Soares không khỏi thảm kinh hãi, sói trưởng thành bình 
thường có thể nhảy xa khoảng năm sáu mét, nhưng con sói này chỉ bật một cái, không ngờ đã 
nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách hơn tám mét. Điều này, đối với một Thao thú sư bắt thú, gần 
như có thể coi là một sai lầm chí mạng. Cũng may là con sói nàu dường như không có ý đồ tấn 
công Soares, nó chỉ vượt qua Soares, trực diện đối mặt với Merkin. 


Vì có Soares chắn trước mặt, Merkin không thể nhìn rõ con sói ấy di động thế nào, tới khi y 
nhìn được, thì con sói đã chỉ còn cách ụ chưa đầy năm sáu bước, sẵn sàng để chồm lên vồ ngã ụ 
xuống đất. Chẳng những thế, khi đối mặt với ánh mắt đó, Merkin không ngờ lại ngẩn ra một 
thoáng, quên cả rút súng. Lúc nhớ ra, thì con sói đã xoay thân, bắt đầu dịch chuyển theo 
phương ngang, tốc độ dịch chuyển nhanh không tưởng ấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán 
của Merkin. Khi tay chạm vào khẩu súng, con sói đã lách ra bên ngoài tắm nhìn của ụ, vòng ra 
phía sau lưng rồi. 


Merkin vội xoay người gấp, vẫn không thấy con sói đó đâu! Chỉ nghe tiếng Soares vang lên 
nhắc nhở: “Sau lưng anh!” Merkin lại xoay vút người lại, lần này thì thấy rồi, có điều con sói lại 
đã chạy ra xa bốn năm chục bước. Nó ngoảnh đầu, ngước nhìn Merkin một cái. Merkin không 
biết có phải mình gặp ảo giác hay không, nhưng dường như y trông thấy, con sói ấy đang nhìn 
mình nở một nụ cười bí hiểm, kế đó, chỉ thấy nó tả xung hữu đột, liên tiếp đổi hướng mấy lần, 
chớp mắt một cái đã biến mất trong lùm cỏ âm u. Merkin đã cầm súng trên tay, vậu mà thậm chí 
một viên đạn cũng không thể bắn ra được. Y ngây người nhìn Soares, hai người thậm chí còn 
chưa chạm vào con sói ấu, vậu mà như vừa trải qua một trận đại chiến, đều đang khẽ thở hổn 
hển, quay sang nhìn Max, thấy hắn đã mềm nhũn người ngồi thụp xuống đất, mồ hôi mồ kê 
đầm đìa túa ra trên mặt. 


Sau khi con sói biến mất một lúc lâu, Merkin mới thở hắt ra một tiếng: “Đó là quái vật gì vậy?” 


Còn Soares lại nói: “Thì ra, bọn chúng có thực lực đuổi giết bọn Trác Mộc Cường Ba kia cơ 
đấy.” 


“Anh nói cái gì?” Nghe Soares nhắc đến tên Trác Mộc Cường Ba, Merkin liền gặng hỏi thêm. 


Soares nói: “Tôi nói là, nếu có hai con sói như vậy, bọn chúng hoàn toàn đủ năng lực phục kích 
sát hại bất cứ thành viên nào trong nhóm của tên Trác Mộc Cường Ba đó. Chỉ cần có tên lạc 
khỏi đội ngũ, thì chắc chắn sẽ chết chứ chẳng nghi ngờ gì nữa! Chỉ có điều... tại sao chúng lại 
không ra tay nhỉ?” 


Merkin nhìn khẩu súng trên tau mình, vẫn còn chưa hoàn hồn lại hẳn: “Cái thứ ấy, có thật là sói 
không?” 


Soares nói: “Anh thấy rồi đấy, ngoài sói ra, còn có thể là thứ gì được nữa?” 


Merkin đá cho Max một cái, bảo hắn đi nhặt thêm củi, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lầm 
bẩm một mình: “Bọn chúng có ú gì vậy? Cảnh cáo, hay là khiêu khích chúng ta?” 


Trang 2.102/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Không,” Soares cũng bước đến cạnh v, nói: “Suy nghĩ của tôi trái ngược với anh, tôi cho rằng, 
đó là một hành động bày tỏ hảo ú.” 


“Hảo ý?” Merkin càng lúc càng thêm mù mờ. 


Soares nói: “Nghĩ thử xem, bọn chúng đã theo dấu bọn Trác Mộc Cường Ba lâu như vậu rồi, 
nhưng có bao giờ lộ mặt ra đâu? Nó xuất hiện ở đây, ý là muốn nói với chúng ta: Cho các người 
biết, chúng ta ở đây, chúng ta là chủ nhân nơi này, chúng ta đang quan sát các người đấy.” 


Merkin trầm mặc không nói gì, ngước mắt nhìn bốn bẻ, chỉ thấy xung quanh mờ mờ hư ảo, câu 
cỏ xao động. Lần đầu tiên, y cảm thấu nơi nàu còn nguy hiểm hơn những gì ụ tưởng tượng rất 
nhiều. Đống lửa cháy phát ra những tiếng “lách tách lách tách”, Soares trầm mặc giây lát, rồi lại 
nói: “Có lẽ, chúng sẽ còn xuất hiện nữa, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.” 


“Cách, cách, cách...” Max bỏ đống củi vừa nhặt được về xuống đất. 


Trang 2.103/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 17: Tấng Bình Đài Thứ Ba 


Sau khi rời khỏi thôn làng không người ấy, bọn Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục tiến về phía 
trước, Ba Tang phỏng đoán, họ hiện đã ở độ cao trên bốn nghìn mét so với mực nước biển. Sắc 
xanh mênh mang dần dần lui lại, lãnh địa của màu trắng ngày một mở rộng, vùng đất thần bí 
luôn che phủ trong làn mâu mờ kia, cũng chỉ còn cách họ trong gang tấc nữa mà thôi. 


Đi thêm bốn năm ngày nữa, họ phát hiện ra hai đống đá lớn ở ven đường, cao đến mười mấy 
mét, thoạt trông như những im tự tháp nhỏ, trên các tảng đá đều viết đầu những lời cảnh cáo 
bằng cổ văn, nét chữ đỏ hồng rực rỡ. Pháp sư Á La nói: “Xem ra, đây chính là ranh giới của 
người Thượng Qua Ba với dân cư tầng bình đài thứ hai rồi!” 


Mẫn Mẫn nói: “Thế này có hơi quá đáng không, đã hết tầng bình đài thứ hai đâu, chúng ta cũng 
chưa thấu bất cứ chỗ ngoặt nào để chuyển lên tẳng bình đài bên trên, vậu mà đã đặt mốc giới ở 
đây rồi!” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Đây không phải cột mốc chỉ giới của người Thượng Qua Ba thiết đặt, 
mà là lời cảnh cáo của dân chúng sống trên tầng bình đài thứ hai này tự thiết đặt ra.” 


Nhạc Dương hỏi: “Trên những tảng đá này viết gì vậu?” 


Pháp sư Á La đáp: “Trên đó viết, tiếp tục tiến về phía trước, sẽ đi vào thế giới của băng tuyết, 
không còn đường đi nữa. Băng nguyên trải dài ra vô tận ngút ngàn, trừ phi có thần linh chỉ 
đường dẫn lối, bằng không sẽ vĩnh viễn lạc lối giữa vùng băng tuyết ấy.” 


Nói xong, pháp sư Á La chợt đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Nhạc Dương: “Sao rồi? Vẫn 
chưa phát hiện dấu vết gì của bọn Merkin à?” 


Nhạc Dương lắc đầu nói: “Có lẽ tại bọn chúng ít người quá, chỉ có ba người thôi, nếu chúng cần 
thận xử lý dấu vết sau khi cắm trại thì khó phát hiện lắm.” 


Trác Mộc Cường Ba hỏi: “Pháp sư vẫn không yên tâm về bọn Merkin sao?” 


“Phải,” pháp sư Á La lo âu nói: “Trong bọn chúng có một tên Thao thú sư, còn chúng ta thì 
không. Phải biết rằng, sức mạnh của một Thao thú sư không phải do bản thân kẻ đó quyết định, 
mà phải xem môi trường xung quanh có nhiều dã thú thích hợp cho kẻ ấy thao túng điều khiển 
hay không. Nơi này địa thế bằng phẳng, tâm nhìn rất thoáng, đến cỏ dại cũng thưa thớt, cực kỳ 
bất lợi cho dã thú sinh tổn, muốn đối phó với Thao thú sư thì đâu là nơi tốt nhất để làm điều đó; 
nếu vào chốn rừng sâu rậm rạp, sợ rằng chúng ta không thể đuổi theo bọn Merkin, mà ngược 
lại, còn phải đi vòng để tránh mặt chúng cũng không chừng.” 


Vừa nhắc đến Thao thú sư, cả bọn đều nhớ lại tình cảnh thê thảm khi bị bọn người Lỗ Mặc truụ 
đuổi trong rừng, Ba Tang gần giọng phẫn hận: “Thao thú sư! Kết liễu hắn đi!” 


Pháp sư Á La trằm ngâm: “Không, đừng coi thường Thao thú sư, tuy rằng năng lực chiến đấu 
của họ không mạnh, nhưng khả năng né tránh, chạy trốn, e rằng vượt quá sức tưởng tượng của 
mọi người đấy. Phải biết rằng, thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh hết sức 


Trang 2.104/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đặc biệt, thứ mà họ phải đối mặt khi luyện tập, đều không phải là con người.” 


Nghe pháp sư Á La nói vậy, Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại người thổi rắn ở Putumavo. 
Con rắn San Hô Đỏ cực độc ấy tuyệt đối không phải đang hôn người thổi rắn, mà nó thực sự 
muốn cắn chết đối phương. Sở dĩ người thổi rắn ấu vẫn bình yên vô sự, chắc chắn là vì đúng vào 
khoảnh khắc con San Hô Đỏ chuẩn bị táp trúng, đã né ra với tốc độ mắt thường khó có thể 
nhận ral Nghĩ tới đây, gã cơ hồ lại nhớ ra điều gì đó, sự việc ấy dường như có gì đó kỳ quặc, 
chừng như có điểm không ổn lắm, nhưng mỗi khi Trác Mộc Cường Ba tập trung ngẫm nghĩ, là 
lại cảm thấu không sao sắp xếp được các mạch tư duy, càng sắp càng loạn. Cuối cùng, gã đành 
phải vỗ vỗ lên trán, từ bỏ việc truy tầm linh cảm vừa thoáng hiện lên trong tích tắc, tiếp tục cùng 
đồng đội tiến về phía trước. 


Mấy tiếng đồng hồ sau, Merkin đi vòng quanh đống đá lớn ấy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Max vội 
hỏi: “Ông chủ, sao vậy ạ?” 


Merkin nói: “Kú hiệu đến đây thì không thấy nữa.” 


Soares đứng bên cạnh, hai mắt sáng bừng lên: “Sao lại không thấy? Kú hiệu rõ ràng như vậy, lẽ 
nào hai người không thấy?” 


Merkin liếc nhìn, liền trông thấy ký hiệu mà Soares nói đến, chắng qua chỉ là một vết cào của 
móng sói trên tảng đá, liền lắc lắc đầu: “Đó không phải thứ tôi muốn tìm.” 


Soares dường như không nghe thấy Merkin nói gì, đột nhiên thụp người xuống, hít mạnh một 
hơi, rồi ngắng đầu lên, hoang mang đưa mắt nhìn quanh quất. Merkin hỏi: “Tìm gì đấy?” 


Soares nói: “Sứ giả mới, chỉ ở ngay gần đây thôi.” 

“Cái gì?” Merkin vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua thân thể mình, từ 
đầu xuống gót chân, ngắng đầu lên gần như cùng lúc với Soares. Chỉ thấy trên đống đá xếp bừa 
bãi ấy, không hiểu từ lúc nào đã có thêm hai con sói, từ trên cao đang chằm chằm nhìn xuống. 
Max há hốc miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. 


Merkin cũng được một phen thất kinh hồn vía, không ngờ bị hai con sói này đến sát gần như 
vậu mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Y thầm tính toán thời gian mình rút súng và quỹ tích 
đường đạn, trong óc đồng thời hình dung ra cảnh tượng con sói nhảy lên theo các góc độ và 
phương hướng khác nhau. Nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũ lại dội lên, trong óc y hiện 
lên rõ ràng hình ảnh một góc chết, một góc chết chí mạng! 


Soares thì ngược lại, gương mặt ghê rợn của y nở ra một nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm 
bắt được điều gì đó, không ngừng gật gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chìa tay ra. 
Trong ánh mắt run rấu của Max, con sói đó chạy bước nhỏ đến phía trước mặt Soares, không 
cần ngấng đầu lên cũng cao ngang với bàn tau chìa xuống của y rồi. Chỉ thấu nó khẽ hít lòng 
bàn tay của Soares một cái, đôi mắt hình tam giác không còn lộ ra vẻ hung hãn nữa, mà lại lè 
lưỡi liếm liếm tay y. Soares chảm chậm nhấc tay lên, từ từ nhích người ra phía trước, sau đó vỗ 
nhẹ lên đầu con sói một cái. Con sói nheo nheo mắt, dường như không có vẻ phản kháng. Bàn 
tau Soares vuốt dọc đầu sói ra phía sau, chà nhẹ lên bộ lông nó, khi y nhấc tay lên, con sói liền 
mở mắt, đảo một vòng như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, rồi chạy trở lại chỗ đống đá, chạm đầu 
vào con sói còn lại, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thấp trầm. 


Trang 2.105/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin bấy giờ mới thở phào một tiếng. Max cằn nhằn: “Ông Soares, ông... cũng thật là, có thủ 
đoạn lợi hại như vậu mà không nói sớm, làm tôi sợ, sợ đến toát cả mồ hôi ra rồi.” 


Soares lau mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai con sói đang “gừ 
gừ” với nhau đó, lầm nhầm nói: “Quả đúng là... kết quả tiến hóa tự nhiên sao?” 


Hai con sói chạm đầu vào nhau một lúc, rồi lần lượt xuống khỏi đống đá, chạy về phía trước mặt 
ba người. Merkin và Max đều không ghìm được, lùi về sau nửa bước. Hai con sói chạy được 
chừng mười bước, liền dừng lại, xoay một vòng như con ngựa, rồi tiếp tục đi về phía trước. 


Merkin hỏi: “Chúng có ú gì vậu?” 


Soares chăm chú quan sát, thấu hai con sói đó chạy được một quãng lại quay thêm một vòng 
nữa, bấy giờ mới nói: “Xem ra, chúng ta không cần đến những kú hiệu kia của anh nữa rồi, đi 
theo bọn chúng. Chủ nhân của vùng đất này, sẽ đích thân dẫn đường cho chúng ta.” 


Merkin nghi hoặc hỏi: “Thật không? Thế này có nguy hiểm quá không? Biết đâu đây chỉ là trò 
lừa đảo của chúng?” 


Soares nói: “Trong từ điển của loài sói, không có hai chữ `nói dối.” Y ngưng lại giâu lát, rồi cười 
khùng khục hỏi: “Nghe nói loài cáo trời sinh đã sợ lũ sói rồi? Lẽ nào anh cũng...” 


Max phát ra một tràng âm thanh như thể muốn cười mà lại không dám cười, bị Merkin trừng 
mắt lườm cho một cái. Hắn nhủ thầm trong bụng: “Cười đi, cười đi, ông chủ trừng mắt nhìn ta, 
nhưng kẻ ông ấy căm tức lại không phải ta. Một chút oán giận nhỏ nhoi này cứ tích tụ dần, đợi 
khi chúng tích tụ đến một mức độ nào đó thì... Soares, ông cũng phải cần thận đấy.” 


Merkin đầu cho Max một cái, gần giọng ra lệnh: “Màu, đi theo xem sao.” 
Max vội rặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Vâng, ông chủ.” 


Ngày hôm sau, Nhạc Dương đột nhiên đưa ra để nghị, hụ vọng mọi người có thể dừng lại một 


chút, “Tôi cảm thấy phía trước có nguụ hiểm, muốn tạm thời dừng lại để trinh sát cần thận đã. 
Anh nói. 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc. Nơi này địa thế bằng phẳng, tuy cũng có những 
tảng đá lớn ở tầng trên rơi xuống đứng sừng sững giữa vùng hoang nguyên, nhưng chắc chắn 
không phải là vùng đất nguy hiểm gì cả, vả lại, chỉ có Nhạc Dương cảm thấy có nguy cơ, còn 
Trác Mộc Cường Ba lẫn Ba Tang đều không cảm ứng được gì, điều này thật kỳ quái. 


Mẫn Mẫn lập tức phản đối: “Nơi nàu có gì mà nguy hiểm chứ? Có dã thú thì phát hiện được từ 
xa, vả lại địa thế rộng rãi, tầm nhìn rất thoáng, cho dù kẻ địch có muốn sắp đặt cạm bẫy cũng 
không biết chúng ta đi theo đường nào nữa mài! Tốt nhất là nên mau chóng lên tầng bình đài 
thứ ba đi, nếu để bọn Merkin đến trước, không biết bọn chúng sẽ sinh chuyện gì nữa.” 


Có điều, Lữ Cánh Nam lại ủng hộ Nhạc Dương, cô nói: “Chính vì nơi này thoạt nhìn có vẻ rất 
an toàn, nói không chừng kẻ địch sẽ lợi dụng tâm lý lơ là cảnh giác của chúng ta. Nhạc Dương 
nói cậu ấy cảm thấu nguy hiểm, vậy thì chắc chắn đã phát giác ra dấu hiệu gì đó rồi, chúng ta 
không thể có thêm tổn thất nữa, để tôi và Nhạc Dương cùng ởi kiểm tra lại một lượt cho chắc 
ăn. Những người còn lại không thể phân tán ra nữa, cứ ở lại chỗ khuất nẻo nàu mà nghỉ ngơi 


Trang 2.106/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chỉnh đốn, chờ tin của chúng tôi.” 


Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương mang theo các thiết bị trinh sát, tiến về phía mép bình đài. Lúc 
Nhạc Dương chuẩn bị cất bước, pháp sư Á La lướt qua bên cạnh anh, khẽ niệm: “Vô gian địa 
ngục, có thể không vào, thì chớ nên vào.” 


Nhạc Dương cười khổ một tiếng, thảm nhủ: “Ta không vào địa ngục, còn ai vào địa ngục nữa 
đâu.” 


Nhìn theo bóng hai người đi xa dần, Trác Mộc Cường Ba hỏi Ba Tang: “Anh có cảm thấy gì 
không?” 


Ba Tang lắc đầu: “Nếu là cạm bẫy hay gì đó tương tự, thì chúng ta không thể cảm nhận được, 
cậu lính trinh sát đã nói cậu ta phát giác được điểm khả nghị, thì cứ để cậu ta đi tra xét thôi, có 
điều...” Ba Tang chầm chậm nói: “So với hôm qua, tôi thấy tâm trạng mình còn thoải mái hơn 
một chút. ” 


Trác Mộc Cường Ba vội hỏi: “Cảm giác có gì đó đang bám theo chúng ta biến mất rồi à?” 
Ba Tang lắc đầu: “Chỉ nhạt đi thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba thở dài: “Nói đến cạm bấy, thì Trương Lập là giỏi nhất.” 

Ba Tang “hừ” khẽ một tiếng, chân di mạnh lên những viên đá vụn dưới đất. 


Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đi một mạch hơn nửa ngày, nếu không phải vẫn giữ liên lạc, Trác 
Mộc Cường Ba còn tưởng rằng họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Mãi đến chiều, hai người mới mệt 
mỏi trở lại, Nhạc Dương trông có vẻ rất ủ rũ, Lữ Cánh Nam báo với cả bọn, những tình huống 
nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh đây về cơ bản đều đã bị loại trừ. 


Vô duyên vô cớ chậm trễ mất một ngày, đêm hôm đó Mẫn Mẫn cứ cằn nhằn mãi, Trác Mộc 
Cường Ba phải vỗ về an ủi một hồi, bảo rằng an toàn trên hết, vả lại bọn Merkin cũng không 
thể thuận buồm xuôi gió mãi được. 


Chừng hơn mười ngày sau đó, cuối cùng họ cũng đến được chỗ rẽ ngoặt ở ranh giới giữa hai 
bình đài. Lúc này, họ như thể sắp lên đến chân trời, chỉ thấy bầu trời hình con rắn nằm trong 
mây mù dường như ở ngay trước mắt mình, cơ hồ vươn tay ra là chạm đến. Đuôi rắn ngoằn 
ngoèo gấp khúc, chót cùng hóa thành một tia sáng rồi biến mất không tăm tích. Vách núi hai 
bên từ dưới chĩa lên sừng sững, hình thành nên kết cấu đấu củno[{15], thoạt trông như cột chống 
trời xuyên vào mây mù, khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trong một tòa cung điện 
kỳ vĩ. Con người nhỏ bé như trùng kiến, đi mấy ngày có khi cũng chưa vòng qua được một câu 
cột trụ đó. 


Địa hình nơi này giống như con đường hình chữ “chỉ” vòng quanh quả núi, sau mỗi lần rẽ ngoặt 
độ cao lại tăng lên một bậc, chỉ là đoạn đầu địa hình hơi chật hẹp, đá dưới chân lởm chổm, có 
lúc còn trơn trượt, đi trên đó chẳng khác nào phải leo bám vách đá. Càng tiến lên, nhiệt độ càng 
thấp, trên một vài tảng đá sương kết thành váng, trời không gió mà vẫn lạnh run người. Càng tệ 
hơn nữa là, vùng sương mù mờ mịt vốn ở tận chân trời che phủ tầng bình đài thứ ba, giờ đây đã 
mỗi lúc một tiến gần bọn họ hơn. 


Trang 2.107⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ngày thứ hai sau khi bắt đầu rẽ ngoặt, họ tiến vào giữa màn sương mù. Mây mù vẫn chưa dàu 
lắm, trong khoảng năm mươi mét còn nhìn thấu người được, chỉ có điều, ngoài năm mươi mét 
thì không thể phân biệt đâu là người, đâu là đá núi nữa. Ngoài ra, đường ởi rất gập ghênh khúc 
khuỷu, pháp sư Á La cho rằng, nếu kẻ địch phục kích ở đây thì khó mà tránh né được. Bọn Trác 
Mộc Cường Ba không thể không đề cao cảnh giác, mỗi lần Nhạc Dương ởi lên dò đường, Trác 
Mộc Cường Ba đều dặn dò hết sức cẩn thận. 


Họ đi như vậy được hai ngày, đường dưới chân bắt đầu rộng rãi hơn, cuối cùng cũng coi như đã 
đặt chân được lên rìa bình đài thứ ba. Trong hai ngày này, vẫn không xuất hiện mối nguụ nào từ 
phía kẻ địch. Bọn Trác Mộc Cường Ba đành suy đoán rằng, bọn Merkin nôn nóng muốn tìm 
Bạc Ba La thần miếu, nên đã bỏ qua điểm phục kích tốt nhất, hoặc căn bản không hề nghĩ đến 
chuyện dừng lại phục kích. Còn một mối nguy đáng sợ hơn bội phần... đàn sói đã từng “hoan 
nghênh chào đón” pháp sư Tháp Tây, họ cũng chưa từng gặp phải. Theo suy đoán sơ bộ của 
pháp sư Á La, họ cách nơi pháp sư Tháp Tây trực tiếp leo lên vách đá khoảng chừng mười ngàu 
đường, trong mười ngày tới đâu này, cũng có khả năng xảy ra những sự việc hoàn toàn nằm 
ngoài dự liệu. 


Một điều nữa khiến Nhạc Dương càng lo lắng hơn, là màn sương mù mờ mịt kia. Anh vốn tưởng 
rằng, màn sương ấy che phủ nơi lưng chừng núi, xuyên qua khu vực đó, thì cả tầng bình đài thứ 
ba sẽ trọn vẹn hiện ra phía trước, ai ngờ đã đi suốt hai ngày trời, sương mù vẫn không có dấu 
hiệu tan đi, ngược lại còn có xu thế mỗi lúc một dày đặc. Nhạc Dương nói mối lo này của mình 
với mọi người, pháp sư Á La lại khiến cả bọn thêm kinh hãi: “Mọi người đã quên lời cảnh báo 
trên cột mốc chỉ giới rồi hay sao? Những người đặt chân lên vùng đất này, sẽ lạc lối giữa băng 
tuyết. Băng và tuyết thì khó lòng khiến người ta lạc lối được, chỉ có màn sương mù này mới có 
thể. Nếu tôi đoán không lắm, khoảng một hai tháng từ giờ, hoặc lâu hơn nữa, sợ rằng chúng ta 
vẫn phải đi trong màn sương này đấy.” 


“Hả?” Nhạc Dương cả kinh, ngoảnh đầu lại hỏi: “Anh Ba Tang?” 


Ba Tang trầm ngâm hồi tưởng: “Không, nơi chúng tôi từng đến ấy không có sương mù, chỉ là... 
trên những ngọn núi tuyết xung quanh có sương mù rất lớn, bọn tôi phải vật lộn ở hành lang gió 
Tây suốt nửa tháng trời.” 


Nhạc Dương thở phào: “Cũng may, chỉ có nửa tháng.” 


Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, lắc đầu nói: “Không đúng, hành lang gió Tây là gió từ phía bên 
ngoài thổi xung quanh núi tuyết, còn chúng ta đang ở khoảng không gian được vây bọc bởi các 
ngọn núi, hai con đường này hoàn toàn khác nhau.” 


Mẫn Mẫn nói: “Nhưng cũng không thể nào cả tầng bình đài thứ ba này đều bao bọc trong sương 
mù được, anh Ba Tang đã nói nơi ấu không hề có sương mù mà.” 


Lữ Cánh Nam đáp: ”Đây là hiện tượng bổ khuyết và thiên lệch trong vận động của các thể 
không định hình. Chắc mọi người đều biết các hiện tượng như bão, hay vòi rồng đúng không? 
Trên bản đồ khí tượng, vị trí tâm bão lại chẳng hề có mây, tương tự như vậy, ở trung tâm vòi 
rồng cũng không có gió và các tạp vật khác. Màn sương mù này, cũng có thể coi như một loại 
thể lưu không định hình cùng tồn tại với gió và khí áp, ở trung tâm của nó, cũng có thể xuất 
hiện tình trạng tương tự với bão hay vòi rồng.” 


Trang 2.108/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Pháp sư Á La nói: “Điều này cũng có thể giải thích tại sao mấy trăm năm nay, những người ở 
tầng bình đài thứ hai đã vô số lần muốn chinh phục Shangri-la, nhưng còn chưa kịp nhìn thấu 
Shangri-la ở đâu đã thất bại, thậm chí không một ai có thể trở về nữa. Họ dùng mắt để quan sát 
thế giới nàu, nhưng chiến lang của người Qua Ba lại chủ yếu dựa vào khứu giác để phân tích thế 
giới. Trong màn sương mù dày đặc, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì, còn lũ sói thì lại không bị 
ảnh hưởng nhiều lắm.” 


Trác Mộc Cường Ba trầm tư, nói: “Lợi dụng sương mù dày đặc, phối hợp với chiến lang, đâu 
đích thực là một tuyến phòng ngự kiên cố không gì phá nổi, chúng ta làm sao mới vượt qua được 
đây?” 


Lữ Cánh Nam dường như cũng đắm chìm vào trong suy tưởng: “Cũng không phải hoàn toàn 
không có cách, Ba Tang và Đường Thọ không phải đã vào được Shangri-la thông qua đường 
trên núi tuyết hay sao? Vả lại, lúc ban đầu họ không bị đàn sói tập kích, chẳng phải vậy sao? 
Đường Thọ sống sót chạy trở ra được đấy thôi. Hơn nữa, trong các thôn làng chúng ta đi qua 
cũng có không ít truyền thuyết về các dũng sĩ từng đến được Shangri-la, vậy thì, nhất định phải 
có cách vượt qua được màn sương mù này mà không bị bầy sói tấn công. Ba Tang, anh có nhớ 
lần đó, nhóm người các anh gặp phải bầy sói như thế nào hay không?” 


Nhạc Dương thầm nghĩ: “Lẽ nào bầy sói cũng lựa chọn cho ai đi qua vùng sương mù dày đặc 
này? Ưm... Cường Ba thiếu gia là Thánh sứ, tuy trước mắt vẫn chưa biết anh ấy 'Thánh' ở chỗ 
nào, nhưng huyết thống chắc là thuộc hàng thượng đẳng trôi.” 


Ba Tang nghiêm túc nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu đào sâu vào trí nhớ, hồi tưởng lại tình cảnh 
của bọn họ khi ấu. 


Lữ Cánh Nam nói không sai, mấy lần đầu họ đều không gặp nguy hiểm, cho đến lần cuối 
cùng... cuối cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong hồi ức của Ba Tang, xuất hiện một 
đám đàn ông miệng ngậm thuốc lá, tay cầm thanh đao đẫm máu, miệng cười khì khì lột da linh 
dương. Lúc đó, bọn họ chỉ nghĩ rằng nơi này là một khe núi khuất gió, và bọn linh dương Tâu 
Tạng ghé vào đây để trốn lạnh trên đường di chuyển của chúng. Nhìn đống da linh dương chất 
lên như ngọn núi nhỏ, những gã đàn ông ấy tựa hồ như thấy vàng chất đống lên trước mắt 
mình. 


À, phải rồi, bọn họ cũng từng tìm kiếm xem khe núi nàu có đường ra nào khác không. Bấuy giờ 
mới phát hiện, khe núi này lớn hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều. Có lần, cả bọn đã đi suốt 
một ngày một đêm, mà cảnh tượng đập vào mắt vẫn là thảo nguyên mênh mông. Lần sau, họ 
lại đi thêm hai ngàu đường nữa, vẫn không thấy tận cùng. Vả lại, bọn họ cũng phát hiện, ngoài 
chỗ bọn họ đi xuống, những nơi khác đều không thể leo ra ngoài trở lại. Để không bị lạc trên 
thảo nguyên vô tận, họ không dám tiếp tục đi nữa, cho đến lần cuối cùng... 


Săn linh dương Tây Tạng ở đó thực quá dễ dàng, gần như giết mãi cũng không hết, vả lại bọn 
chúng cứ đứng yên ở đó, chẳng biết chạy trốn, hoàn toàn không cần phải dồn hết nhân lực đi 
bắt giết linh dương, nhưng lòng hiếu kỳ của con người thì vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn... 
Tại sao trong núi tuyết lại có một nơi thế này? Đây rốt cuộc là đâu, rốt cuộc rộng lớn chừng 
nào? Trong đội ngũ của Nhện Xanh bắt đầu xuất hiện hai dòng ú kiến trái ngược. Chỉ có một số 
ít kiên trì cho rằng, cứ tập trung làm việc, giết càng nhiều càng tốt, đợi khi nào kiếm đủ tiền thì 
từ bỏ cái nghiệp này, sống cuộc đời thoải mái; đại đa số còn lại thì muốn đi sâu vào vùng trung 


Trang 2.109/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tâm thảo nguyên. Số lần đến thảo nguyên giữa núi tuyết ấu càng nhiều, số người muốn đi vào 
sâu hơn bên trong cũng tăng lên. Cuối cùng, lần đó, họ chuẩn bị đủ lương thực, chỉ để lại mấu 
người xác định phương vị, duy trì liên lạc và tiếp tục săn giết linh dương, còn những thành viên 
mạnh nhất đều gia nhập vào chuyến đi dài. 


Ba Tang còn nhớ, lúc xuất phát, người nào người nấy đều hưng phấn, cười đùa vui vẻ, gương 
mặt rạng rỡ, tràn đầu niềm vui. Hành trang nặng nề đeo sau lưng, trên người khoác trang phục 
thám hiểm vùng băng tuyết, ai nấu uụ phong lẫm liệt, bọn họ, đều có thể nằm trong hàng ngũ 
những chiến binh ưu tú nhất thế giới cơ mài 


Trên đường đi xảy ra những chuyện gì thì Ba Tang không nhớ nổi, nhưng anh vẫn nhớ, mặc dù 
đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bốn năm ngày sau, trong đội vẫn xuất hiện những ú kiến muốn 
quay về. Thảo nguyên mênh mông dường như đi mãi không hết, dẫu là hoàng hôn mênh mang, 
cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng ngày nào cũng ngắm thì cũng sẽ thấy chán. Nơi ấy, ngoài cỏ và linh 
dương ra, dường như chẳng còn gì khác nữa. 


Rốt cuộc là đã đi bao lâu? Họ gặp người trước, hay gặp sói trước? Tại sao... lại tách đội ra? Ba 
Tang gắng sức lục lọi trong ký ức, phải rồi, thứ đầu tiên họ gặp phải, không phải con người, 
cũng không phải sói, mà là một kiến trúc cổ đại bị tàn phá nặng nẻ. Kiến trúc ấu... Ba Tang 
không thể nào nhớ nổi, sục sạo khắp trong óc, cũng chỉ có các kiến trúc như Đảo Huyền Không 
tự, hay Cánh cửa Sinh mệnh... đột nhiên, anh sực nhớ ra một chuvện, phải rồi, đó là nơi cơn ác 
mộng bắt đầu! 


Trang 2.110/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 18: Những &ý Ức Quan Trong 


Trong ký ức của Ba Tang, xuất hiện mấy con sói con đang lẫm chẫm tập đi. Kerr mang chúng 
về, hắn vui vẻ nói, mới bắn chết một con sói mẹ, nhặt về mấy con con. Thịt sói nàu ăn không 
khác thịt chó, đặc biệt là sói con đang bú, nướng lên mùi vị mới gọi là thơm ngon. Lúc đó, còn 
có Laka, Nick và Will nữa. 


Ba Tang nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đao đã rút ra cầm trong tay. Nhưng Kerr lại 
nói, hắn vất vả mang sói con còn sống vẻ đâu, chính là để giữ cho chất thịt được tươi mềm, giết 
bằng đao thì mùi vị sẽ mất cả ngon đi. Nói đoạn, hắn dìm đầu con sói xuống nước, giây lát sau, 
cả mấy con sói con đều tắt thở. Bấy giờ, hắn lại dạy cả bọn vót que gỗ xuyên qua mình sói con, 
nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nức, làm ai nấu đều chảy cả nước miếng. 


Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đánh chén mà chưa kịp bắt đầu, thì Santos quay lại, vẻ mặt cực kù 
hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói gì đó rất nhanh, Ba Tang không nghe rõ lắm, chỉ nhớ hắn ta cứ 
không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: “Sói đến rồi! Sói đến rồi!” Anh vẫn còn nhớ, Nick còn 
cười khùng khục bảo: “Sói thì có gì đáng sợ, cho một phát súng là xong, vừa khéo đang thiếu 
thịt để chia đâu.” 


Santos đi đâu vậy nhỉ? Ba Tang lại lục tìm trong kứú ức mơ hồ, phải rồi, sau khi đến nơi ấy, họ 
chia ra làm hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, một nhóm đi thám sát tình hình xung quanh. 
Santos thuộc nhóm đi dò đường kia. 


Cho đến khi Laka hỏi, những người khác đâu hết cả rồi, và Santos trả lời bằng giọng tột cùng 
khiếp hãi: “Chết hết! Chết tiệt hết cả rồi”, cả bọn mới bắt đầu ý thức được sự việc này nghiêm 
trọng đến mức nào. 


Lũ sói đến, việc nàu không đáng sợ. Điều kinh khủng là, mỗi con sói đều ngậm một phần thân 
thể người, có đầu lâu, tau chân, ngực bụng, xương cốt và nội tạng, từ những áo quần rách rưới 
và màu da, vẫn lờ mờ có thể nhận diện được đó là ai. Không biết kẻ nào nổ súng đầu tiên, chỉ 
biết, bọn Ba Tang đã kinh hoảng lia ra một loạt đạn kéo dài. Sau đó, cả bọn mới bàng hoàng 
nhận ra, lũ sói chỉ bỏ lại một đống tay chân vương vãi, rồi chạy biến đi đâu mất. Nhìn thi thể của 
đồng bọn bị cắn xé nát bươm thành vô số mảnh, đám Nhện Xanh có kẻ hoảng hốt, có kẻ khóc 
rống lên, có kẻ căng thẳng nhìn quanh quất. Lúc đó, bọn Ba Tang hoàn toàn không ngờ bầy sói 
lại am tường cả tâm lú chiến, hạt giống của sự sợ hãi đã rải xuống, bắt đầu mọc rễ nảu mầm 
trong tâm trí mỗi người. Tuy rằng trước đây, đám người từng trải qua huấn luyện đặc biệt nàu 
cũng từng có người bị thương, bị chết, nhưng chưa bao giờ họ trông thấy nhiều người chết thê 
thảm như thế. Song, tất cả mọi thứ ấy, mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng 
đăng... 


“Gượm đã, lũ sói kia đi đâu rồi?” Ba Tang tự hỏi mình trong hồi ức, lại ngẫm nghĩ, phải rồi, nơi 
đó mọc đầy một thứ cỏ cao ngang nửa người, có những tảng đá lớn, có câu, câu cối cao lớn che 
cả ánh mặt trời như trong rừng rậm nhiệt đới. Vả lại, rất nhiều trong số những tảng đá ấy, 
không giống như hình thành một cách tự nhiên, là cột đá, tường đá hay tượng đá sụp để? 


Ba Tang không nhớ nổi hình dáng của những tảng đá ấy nữa, nhưng hình ảnh của lũ sói thì đã 


Trang 2.111/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xuất hiện vô cùng rõ nét trong tâm trí anh, lông màu xám vàng, đôi mắt xanh biếc, thể hình cao 
lớn, tốc độ như chớp, ẩn hiện như bóng ma. Bọn họ căn bản không kịp xót thương cho đồng 
đội, chỉ thấu lùm cỏ đung đưa một cái, là đã có người biến mất như thể vừa sụp xuống hố bẫu, 
kế đó là tiếng rú gào thảm thiết. Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, nhưng khi loạt đạn lia 
tới thì đã không còn âm thanh gì nữa, khiến bọn Ba Tang không thể không dựa lưng vào nhau, 
tạo thành tuyến phòng ngự hình tròn. Nhưng không ai ngờ được, phía trên đầu đột nhiên rơi 
xuống một đống nội tạng và các phần cơ thể của những người đã chết. Tất cả đều không sao 
hiểu nổi, lũ sói làm cách nào mà leo lên cây được? Chúng làm thế nào mà mang được cả xác 
người lên nữa? Những cái xác ấu, có cái đã bị xé toang ra, có kẻ vẫn còn sống, nội tạng bị móc 
rỗng, hai mắt lồi ra, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng chỉ “khọc khọc” mà không phát ra 
tiếng kêu được, vì không còn phổi nữa, bàn tay nắm chặt, run rấu. Khi những kẻ chỉ còn chút 
hơi tàn ấy co giật vươn tay ra, thần kinh của đám còn sống kia cuối cùng hết sức chịu đựng, 
hoàn toàn sụp đổ. Đàn Nhện Xanh đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ chạu 
tháo mạng. Kể từ hôm đó, bọn Ba Tang bắt đầu bước lên một con đường thấm đẫm máu tanh. 


Ba Tang không nhớ nổi bọn họ đi bao nhiêu ngàu mới đến vùng đất chết ấy, đồng thời, cũng 
không nhớ nổi đã chạy bao nhiêu ngày mới ra khỏi khu rừng cây cối um tùm đó. Anh chỉ nhớ 
được, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có tiếng kêu rú thảm thiết vang lên xung 
quanh mình. Đáng sợ nhất là, cho dù bọn họ có cần thận đề phòng tới mức nào, sáng ngày hôm 
sau, vẫn đều trông thấu những mảnh thi thể của những người đã chết ngày hôm trước xuất hiện 
ở xung quanh mình, tựa hồ như để cảnh cáo những kẻ còn sống, dù các người có chạy thế nào, 
dù các người chạy trốn đến đâu, cũng chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. 


Bọn sói tấn công không chọn thời gian, không phân địa điểm, có khi một hai ngày chúng không 
giết người nào, cũng có khi lại đột nhiên giết chết mấy người liền. Ban ngày không thấy bóng 
bọn sói ở đâu, đến khi trông thấy thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, và một cái xác không 
hồn; như vậy cũng còn đỡ, mỗi khi đêm về, nhìn từ xa, những đôi mắt màu vàng cam chết chóc 
tựa như những bóng u linh phiêu đãng, đặc biệt sau khi đám Ba Tang hết sạch đạn dược, những 
đốm sáng chớp chớp ấy lại càng đến gần bọn họ hơn nữa. 


Kể từ hôm bắt đầu chạy trốn, không một ai trong bọn họ dám ngủ, người nào cũng mệt mỏi cực 
độ, có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, 
nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo 
lại cũng không được. Ba Tang và vài người nữa là những kẻ kiên trì được tới phút cuối cùng, dọc 
đường còn có một số thành viên khác giữ chốt liên lạc gia nhập vào, rồi lại có những người chết 
mới. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị đàn sói vâu công vờn như mèo vờn chuột 
mà không hề có khả năng kháng cự! Suốt chặng đường đào vong ấy, người mỗi lúc một ít, còn 
bọn sói tham gia vào hành động vây bắt bọn họ, lại dường như càng ngày càng đông thêm... 


Giờ đây Ba Tang đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đó đều như đã được tính toán một 
cách nghiêm mật và cẩn trọng, tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi bọn họ còn vũ khí trên tau, 
tinh lực đầu đủ, bảy sói lợi dụng triệt để câu cối và các lùm cỏ xung quanh, đặc biệt là lợi dụng 
xác chết của những người khác trong bọn, gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí mỗi người, đồng thời 
không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm, khiến các con mồi mệt mỏi cực độ cả vẻ thể xác lẫn 
tỉnh thần, không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong giây lát. Đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây, thì 
đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết, thể lực cũng như tinh thần đều đến cực hạn của sự chịu 
đựng. Lúc này, bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, sẽ không 


Trang 2.112/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngừng lởn vởn xung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi, chúng sẽ 
đi, không đuổi, chúng lại đến, sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, 
khiến bọn Ba Tang phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn, kẻ nào chạy chậm nhất, sẽ bị lũ 
sói giết chết... Những thành viên tỉnh thông nghệ thuật giết người của biệt đội Nhện Xanh gặp 
phải bầy sói tinh ranh này thì đã hoàn toàn rã ra như một đống bùn nhão... 


Không rõ là ai khơi ra ý nghĩ, vì bọn họ ăn thịt sói con, nên bọn sói này đến báo thù. Bọn chúng 
sẽ giết từ từ, giết từng người một, để cho đám người này rơi vào sợ hãi tột độ mà không thể 
kháng cự. Ba Tang hoàn toàn tin vào lý do này. Bởi vì, trong suốt quá trình đuổi giết, điều khiến 
người ta kinh hoàng nhất là, bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu số, móc hết nội 
tạng của họ ra, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả những cái xác bị tàn phá ấu cho đám 
người sống. Bọn chúng chỉ giết người, đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do việc giết 
chóc mang lại! Giống như cảm giác của bọn Ba Tang khi dùng cành cây xuyên qua thân thể sói 
con, nướng “xèo xèo” trên đống lửa vậu. 


Ba Tang lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề, tại sao ban ngày không trông thấy sói đâu, đến tối lại 
có thể nhìn thấu mắt chúng sáng lập lòe? Lúc đó, bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là 
thảo nguyên bát ngát, vả lại cỏ ở đó mọc không cao lắm, đâu thể nào che khuất được thân thể 
của bọn sói ấy? Anh vất vả bới tìm trong đống kú ức hỗn loạn, đúng rồi! Nhớ ra rồi, lần đó, Ba 
Tang cũng trông thấy sói, ở ngay trước mặt mình. Santos khi ấy đi còn chẳng vững, lảo đà lảo 
đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thình lình bị một con sói tha đi mất. Con sói ấu rất 
lớn, ngậm Santos tha đi mà như ngậm một con cừu vậy. Nó đớp vào cổ họng hắn, cơ thể và cái 
đầu Santos liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Ba Tang đang đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ 
biết trố mắt ra nhìn mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng con sói ấy 
từ đâu chui ra vậy? Trong đầu Ba Tang không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santos khi 
bị con sói ấu kéo lê đi. Nó nhảy ra từ đâu vậy? Rốt cuộc... phải rồi! Ở dưới đất... nhớ ra rồi, 
trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một đụn cỏ, con sói ấy đội cả đất nhảy vọt 
lên. Khi anh trông thấu nó, thì Santos đã bị cắn cổ lôi đi mất rồi. Rồi sau đó, Ba Tang thấy 
những đám cỏ xung quanh nhích động, bốn năm con sói nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc 
chúng tản đi, trên lưng con nào cũng đều choàng lên một thảm cỏ, như một cái yên ngựa che 
phủ khắp toàn thân! Lũ sói ấu, không ngờ lại còn biết ngụy trang nữa! Đó đâu phải là sói chứ, rõ 
ràng là một bầy quái vật! 


Rốt cuộc, Ba Tang cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy, khi anh giật mình sực tỉnh khỏi 
nỗi sợ của quá khứ, liền phát hiện Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đang ghì chặt bên trên, 
còn toàn thân mình thì run rấu dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương 
đều đang thở hổn hển, nhưng Ba Tang hoàn toàn không biết mình đã làm gì. 


Ba Tang chớp mắt hai cái, pháp sư Á La ấn tay lên trán anh, chậm rãi nói: “Được rồi, anh ta 
tỉnh lại rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa vên tâm, lại hỏi: “Ba Tang, anh còn nhận ra tôi không?” 


Cho đến khi Ba Tang hỏi ngược lại: “Tôi đã làm gì vậy? Cường Ba thiếu gia?” Trác Mộc Cường 
Ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra. 


Thì ra, mới đầu Ba Tang chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rồi rất nhanh sau đó, Nhạc Dương liền 
phát hiện ra ánh mắt anh trở nên hoảng loạn, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Anh 


Trang 2.113/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biết, đâu chính là triệu chứng mỗi khi bệnh của Ba Tang lên cơn, bèn vội vàng gọi Trác Mộc 
Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người Ba Tang, vậy mà 
anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần 
chiến đấu, còn trong đống đồ của Merkin lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tang, 
Mẫn Mẫn đành tìm một ống thuốc an thần, đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tang đột nhiên phát 
bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu với một đám kẻ địch vô hình, vừa phòng thủ rất tốt, 
tuuệt đối không để ai lại gần, vừa cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt nhìn ngó khắp xung quanh. 
Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cách Ba Tang gần nhất, liền hợp lực ra tay, cũng phải tốn 
mất bao công sức mới chế phục được Ba Tang mà không gây tổn thương gì cho anh. 


Nhìn những vết bầm xanh bầm tím trên người Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Ba Tang 
khẽ gật đầu tỏ vẻ áy náu. Không đợi người khác hỏi, anh đã tự nói: “Tôi nhớ lại một số sự việc,” 
dứt lời, bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe. 


Nghe Ba Tang kể xong, Mẫn Mẫn nói: “Là vì ăn thịt sói con mà dẫn đến hành vi trả thù của cả 
đàn sói à?” Ba Tang gật đầu. 


Nhưng Nhạc Dương lại hỏi ngược lại: “Nếu là hành vi trả thù của đàn sói, tại sao không giết chết 
hết một lượt, mà phải giết từng người từng người một như vậy, lẽ nào lại có loại sói thích hưởng 
thụ cảm giác giết chóc à?” 


Ba Tang nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: “Mới đầu, chúng không đủ khả năng giết chết toàn bộ chúng 
tôi, trên đường chạy trốn, không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết nàu. 
Hơn nữa, giờ nghĩ lại, mới thấu trong cả quá trình đó, đàn sói thương vong rất ít. Chúng đã trả 
giá thấp nhất, để giành lấy thắng lợi lớn nhất.” 


“Người có biệt hiệu Ngao Đỏ kia... chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò xung quanh mà 
Santos báo là đã tử vong toàn bộ đó à?” Lữ Cánh Nam đột nhiên hỏi. Sau khi nghe Ba Tang xác 
định lại, cô bèn nói: “Vẫn không ổn lắm, nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị đàn sói tập kích, 
vậy thì vì lý do gì mà đội đi dò đường kia lại bị chúng tàn sát? Rốt cuộc họ đã thăm dò được điều 
gì? Vả lại, trong tình hình như vậy, mà vẫn còn người sống sót chạy thoát được, làm sao lại có 
chuyện này?” 


“Hoặc giả, trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên tầng bình đài thứ ba xuống, tấm thẻ 
quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương nhặt được?” Mẫn Mẫn nói. 


“Không thể thế được.” Lữ Cánh Nam phản đối: “Cứ giả dụ bọn Ba Tang khi ấu đã ở tảng bình 


đài thứ ba, thì ngã từ tầng thứ ba xuống, chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi. 


Nhạc Dương nói: “Cũng có nghĩa là, chỉ còn khả năng, người đồng đội kia của anh Ba Tang đã 
tự chạy thoát... ” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, trong tình huống ấu mà vẫn có thể chạu 
thoát khỏi đàn sói, đích thực là một chuyện kỳ lạ. 


Bản thân Ba Tang cũng nói: “Tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra, 
nếu nhớ được tại sao tôi lại sống sót, làm thế nào tôi chạy thoát được, biết đâu, lại có thể giải 
thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên.” 


Trong tâm trí Ba Tang, vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Trong những đoạn hồi ức rời rạc ấu, có 


Trang 2.114/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh, nhưng có vắt óc thế nào cũng 
không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào... Ba Tang chỉ nhớ được những chỉ tiết 
vụn vặt, thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu, sau đó, dường như họ đã bị bọn sói 
dồn ép đến một nơi nào đó. Mỗi lần nhớ đến nơi ấu, ký ức của Ba Tang đều như một bức tường 
xâu nên từ những vết máu khô cứng, có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra, vung 
vấu, quều quào khua loạn xạ, ngoài hình ảnh ấu ra, anh không thể nhớ được gì nữa. 


Nhưng lúc này, anh đã lờ mờ cảm giác được, nguyên nhân khiến thân thể mình kháng cự không 
muốn tiến lên nữa, chính là vì nơi ấu! 


Còn cả Tây Mễ nữa. “Tây Mễ! Là mày! Rốt cuộc mày đã làm gì!... Đội trưởng... tôi, tôi, tôi cũng 
không còn cách nào khác... Mày, mày dẫn chúng đến đây! Chúng ta đều bị mày hại chết rồi!... 
Nếu tôi không làm vậy, tôi... tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất... tôi... tôi không sợ chết... nhưng tôi 
không muốn biến thành như thế, tôi... tôi không muốn đến nơi ấy!” Trước đoạn đối thoại này, 
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tâu Mễ, rốt 
cuộc bắt nguồn từ đâu? 


Nhạc Dương nói: “Theo tôi thấy, điểm mấu chốt quan trọng nhất, có lẽ là những lời của người 
tên Santos kia nói lúc quay lại.” 


Mẫn Mẫn chặc lưỡi: “Đáng tiếc là lúc ấy anh Ba Tang không nghe rõ.” 


Pháp sư Á La nói: “Còn một chuyện cũng rất kù quái, đàn sói ấu, tại sao chúng không ăn những 
cái xác đó? Thật sự chỉ là khiến đám săn trộm của Ba Tang kinh hoảng và sợ hãi thôi sao?” 


Mọi người đều trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe Nhạc Dương lên tiếng: “Hay đó là lệnh của 
người Thượng Qua Ba.” 


Pháp sư Á La lập tức nói: “Đây chính là điểm kỳ quái nhất, trong cả quá trình ấu, bọn Ba Tang 
không hề gặp một người Thượng Qua Ba nào. Đúng vậy không? Ba Tang. Anh có nhớ đã từng 
gặp người nào khác ngoài đồng bọn của mình không?” 


“Không.” Ba Tang quả quyết lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói nhảy vào ký ức anh: “Đó là gì 
vậy? Là người à?” Đó hình như là giọng của đội trưởng, kế đó lại có vô số người tuyệt vọng hét 
lên: “Không! Không! Tôi muốn trở vẻ! Tôi muốn trở về!” Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, Ba 
Tang nghe thấy giọng của mình, đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy, 
anh dần dần xâu chuỗi âm thanh đó và “nơi đó” lại với nhau, bức tường đỏ rực, những cánh tay 
trắng hếu, dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn, Ba Tang đau đớn chống tay lên trán. 


Mẫn Mẫn lại hỏi: “Vậy thì, hồi trước anh Ba Tang có bảo đã có lần thấu người Qua Ba...” 


*Đó là lần thứ hai tới đây, chúng tôi... chỉ thấy một người Qua Ba đó thôi.” Ba Tang trả lời. 
Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người Qua Ba đó và Santos, phải rồi, cả hai 
đều kinh hoảng như nhau, đều sợ hãi tột cùng, cũng một vẻ run rấu toát lên từ trong tuyệt vọng. 
Người Qua Ba đó, lẽ nào người Qua Ba đó cũng gặp phải chuyện gì rồi? Ba Tang vội vàng nói 
thông tin này ra với những người còn lại. 


Pháp sư Á La chau mày nói: “Không thể nào, nếu là người Qua Ba, ít nhất cũng không thể nào 
bị lũ sói gâu tổn thương, trừ phi...” 


Trang 2.115/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nhanh miệng tiếp lời: “Trừ phi lũ sói ấu, đã không thể nào khống chế được nữa!” 
Pháp sư Á La chỉ khẽ lắc đầu. 


Ba Tang sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe 
anh nói: “Phía trước có một nơi, rất khủng khiếp, thứ thực sự đã hủy diệt tinh thần và ú chí của 
chúng tôi, không phải thi thể của đồng bọn, cũng không phải những đợt tấn công bất ngờ của 
đàn sói, mà là nơi ấy, có rất nhiều người chìm vào tuyệt vọng, tôi nghĩ... tôi cũng vậu.” 


Nhạc Dương vội vàng hỏi: “Nơi đó? Là nơi nào vậy? Có gì ở đấu?” 
Một lúc lâu sau, Ba Tang mới bất lực lắc đầu: “Tôi, tôi không nhớ nổi.” 


Nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba chỉ còn biết an ủi: “Đừng tự ép 
mình quá, không nhớ ra được thì thôi, cho dù phía trước có gì, thì cũng không thể làm khó 
chúng ta được.” Gã ngoảnh đầu lại, nhìn vùng sương mù mênh mông mờ mịt, xốc lại ba lô trên 
vai, hờ hững nói: “Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.” 

Mặc dù pháp sư Á La đã suy đoán, còn phải đi khoảng mười ngày nữa mới gặp đàn sói, nhưng 
sau khi nghe Ba Tang kể lại những đoạn hồi ức vỡ vụn của mình, ai nấu đều không khỏi có chút 
lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được 
không? Vả lại, nếu Địch ô An Cát Mẫu nói không sai, lúc bọn Ba Tang đến tầng bình đài thứ ba 
này, người Thượng Qua Ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình, giữa những lãnh địa ấu còn có 
những vùng đệm có thể đi qua được. Giờ đây, toàn bộ người Thượng Qua Ba đã có vua của 
mình, đã được thống nhất lại rồi. Họ sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây? 


Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầu ba mươi 
mét, giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loài thực vật chịu 
rét, thân câu không lớn, nhưng trong sương mù nhìn như bóng ma thấp thoáng, khiến người ta 
phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi thấm mệt, Trác Mộc Cường Ba bèn đề nghị nghỉ 
ngơi một lát, Nhạc Dương nói cái cây phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng 
lúc họ lại gần, cái cây ấy lại dường như đã dịch chuyển sang ngang một chút. 


Trang 2.116/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 419: Lần Thứ Hai Tiếp Xúc Với Werkio 


Nhạc Dương dựi dụi mắt mấy lượt, nói: “Tôi có nhìn lầm không vậy, cái cây vừa nãy hình như 
vừa di động thì phải.” 


Mẫn Mẫn hoảng hốt nhìn Nhạc Dương, còn Trác Mộc Cường Ba thì nói: “Đừng nghi thần nghỉ 
quủ nữa, chúng ta đến đó là nhìn rõ ngay thôi mà.” 


Họ lại tiếp tục tiến về phía ấy, nhưng bước chân dần dần chậm lại, vì khi khoảng cách rút ngắn, 
họ liền phát hiện, phía trước bóng cây ấy, hình như có một người, vả lại, bên cạnh cái bóng 
người cao lớn đó, còn có những cái bóng khác đang chuyển động! Liền sau đó, họ liền nghe 
thấy một cái bóng trong màn sương phát ra tiếng kêu: “Hả, cái gì vậy?” Tiếng Anh! Gần như 
cùng lúc ấy, cũng có người dùng tiếng Anh quát lớn: “Thằng ngu!” 


Lần này thì họ nghe thấy rất rõ, đó là giọng của Merkin! Không ngờ hai bên lại gặp nhau trong 
hoàn cảnh này! 


Bọn Trác Mộc Cường Ba lập tức rút súng cẩm tay, có điều ở hai bên bọn họ đều không có chỗ 
nào để né tránh, cái câu gần nhất, cũng ở cách xa hơn chục mét. Ngược lại, bọn Merkin đã 
chiếm mất địa lợi, hiển nhiên là đám người nàu cũng nghỉ ngơi ở đâu, hai bên có tảng đá lớn, 
phía sau có cây. Nhạc Dương còn nhìn thấy, trong màn sương mù mờ mịt, dưới đất có khá nhiều 
cái bóng thấp thoáng. Vừa nãy, chính là những cái bóng nàu đang di chuyển, thoạt trông như 
thể những binh sĩ đang nằm ẩn nấp, lẽ nào, Merkin lại có thêm trợ thủ đến đây? 


“Chà chà chà... Cường Ba thiếu gia.” Merkin bước ra khỏi màn sương mù, thân hình từ từ lộ ra 
trước mắt bọn Trác Mộc Cường Ba. Y đã đổi trang phục mùa đông, nhưng vẫn khó mà che giấu 
được những khối cơ bắp cuồn cuộn gồ lên, dần dần, gương mặt y đã lộ rõ, cũng vẫn là nụ cười 
giả lả ấu: “Tôi nghĩ, giữa chúng ta có một chút hiểu lầm...” 


“Hiểu lảm cái rắm!” Ba Tang vừa thấy bộ mặt cười cười ấy là đã ác cảm, hằn học chửi ra một 
câu. Hai hàng lông mày của Merkin khẽ nhướng lên, Trác Mộc Cường Ba liền đưa tay giữ nòng 
súng của Ba Tang lại, ra hiệu cho anh ta đừng quá kích động. 


Merkin cười khì khì nói: “Vậy mới phải chứ, đâu cần phải vừa gặp mặt là đã đánh đánh giết giết 
rồi, sao không bình tâm mà ngồi xuống nói chuyện chứ.” Nói tới đây, nụ cười ấu đột nhiên biến 
mất, nét mặt ụ trở nên nghiêm túc dị thường: “Đoạn đường phía trước, sẽ cực kỳ khó khăn, dựa 
vào các vị hau chúng tôi, muốn đơn độc tiến lên, sợ rằng khó lòng vượt qua nổi. Chúng ta đều 
không dễ dàng gì mới đến được nơi này, tôi vẫn nhắc lại câu nói ấu, tôi hết sức thành khẩn có 
lời mời với các vị, Cường Ba thiếu gia, gia nhập với chúng tôi đi, mọi người cùng đồng tâm hiệp 
lực tiến lên. Còn về việc phân chia các thứ trong Bạc Ba La thần miếu thế nào, đến đó rồi 
chúng ta sẽ thương lượng tiếp. ” 


“Ông nói bậu!” Mẫn Mẫn đột nhiên hét lên: “Ông là đồ xấu xa bỉ ổi, dọc đường cứ lén lén lút lút 
bám theo sau chúng tôi, đánh cắp các đầu mối chúng tôi tìm được, làm tổn thương đồng bạn của 
chúng tôi, vậu mà còn muốn nói chuyện hợp tác nữa hả! Ông làm gì anh trai tôi rồi? Sao ông lại 
bắt cóc anh ấy? Ông nhốt anh ấu ở đâu rồi? Giờ anh ấu ra sao? Ông trả lời đi!” Lần trước gặp 


Trang 2.117⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mặt Merkin, Mẫn Mẫn còn chưa kịp hỏi han thì đôi bên đã nổ súng, lần này cô vừa nhìn thấu y, 
liền xả ra một loạt những câu hỏi chất chứa trong lòng mình bấy lâu nau. 


“Theo sau các vị? Rốt cuộc là ai nghiên cứu Bạc Ba La thần miếu trước? Điều này sợ rằng rất 
khó nói phải không? Tôi nghĩ, giáo quan Lữ Cánh Nam đây hẳn biết rất rõ, tôi cũng đã bỏ ra 
khá nhiều tâm sức vì ngôi thần miếu này rồi. Còn việc gặp phải cạm bẫu nguụ hiểm trong quá 
trình tìm kiếm đầu mối, có tử thương gì cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng vậy không? 
Người của tôi chết còn nhiều hơn các vị nhiều. Cùng lắm, chúng ta cũng chỉ có thể coi là cạnh 
tranh công bằng thôi. Còn nữa, cô bé, cô nói chúng tôi đánh cướp đầu mối các vị tìm được, vậu 
thì tôi cũng muốn hỏi lại một câu, đầu mối quan trọng nhất ấu, rốt cuộc là các vị cướp từ chỗ tôi, 
hay là tôi cướp từ chỗ các vị vậy? Cái đầu mối khốn kiếp đó là do các vị ăn cắp của tôi đấu nhé, 
đến cả Cổ Cách kim thư của các vị, cũng là đồ ăn cướp của tôi! Mấy chuyện nàu, tôi đã chẳng 
buồn để tâm, các vị có tư cách gì mà nói chứ?” Tiếng Trung của Merkin chẳng ra sao, nhưng về 
mặt logic thì lại rất rõ ràng. Nói đến lịch sử nghiên cứu Bạc Ba La thần miếu của gia tộc Merkin, 
sợ rằng chẳng có mấy tổ chức bắt đầu sớm được hơn bọn họ. Về những đầu mối kia, dù Cổ 
Cách kim thư là giành được trong một cuộc đấu giá công bằng, nhưng hai đầu mối quan trọng 
khác, thì đúng thực là họ đã cướp trên tau Merkin. Còn về tử thương, thủ hạ của Merkin đích 
thực chết nhiều hơn họ rất nhiều. Vì vậy, bọn Trác Mộc Cường Ba nghe xong, trong lòng đều 
cảm thấy rất khó chịu, cảm giác tên đó rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý, đang ngụy biện, song lại 
chẳng thể nào tìm được lý do gì để bác bỏ cả. 


Merkin vừa lớn tiếng biện luận, vừa lắng lặng ra hiệu cho Max lại bên cạnh mình, nhân lúc bọn 
Trác Mộc Cường Ba thoáng ngẩn người ra ấu, khe khẽ hỏi: “Con bé kia tên là Mẫn phải không, 
anh trai của nó ở... bệnh viện Andrea? Chúng ta có làm gì hắn không nhỉ?” 


Max thì thào đáp: “Ông chủ, ông quên rồi sao? Năm ngoái ông bảo tôi dẫn người đến bệnh 
viện, thằng đó chưa nói gì thì đã... Tôi báo cáo chuyện này rồi mà...” Merkin ra hiệu tỏ ý biết 
rồi, rồi bảo hắn im miệng lùi lại. 


Lữ Cánh Nam nói khẽ vào tai Trác Mộc Cường Ba: “Người này không đáng tin cậy.” Trác Mộc 
Cường Ba nhè nhẹ gật đầu, nói với Merkin: “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi về anh trai của Mẫn 
Mẫn mài Ông nói mình có thành ú, vậy thì hãy cho chúng tôi biết tình hình và vị trí hiện tại của 
Đường Thọ đi, chuyện này chắc là không khó chứ?” 


Merkin lại trưng ra nụ cười giả lả, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy kẻ có biệt hiệu “Cáo lửa” nàu 
đảo mắt một vòng, nói: “Chuyện này, hiển nhiên cũng là một sự hiểu lắm khác.” Vừa nói, vừa 
đổi sang một bộ mặt hiền hòa nhìn Mẫn Mẫn: “Cô Mẫn, anh cô rất khỏe, tôi có thể đảm bảo với 
cô, tin tôi đi.” 

“Đảm bảo của mày, ai mà tin được!” Ba Tang lớn tiếng gắt. Merkin thoáng biến sắc mặt, biết là 
sắp hỏng việc tới nơi. Quả nhiên, Ba Tang đã lạnh lùng nhấn giọng tiếp lời: “Mày cũng từng 
đảm bảo với tao, sau khi tìm được Tây Mễ, mày sẽ giao hắn cho tao xử lú, để trả công, tao sẽ 
giám thị mọi hành động của Cường Ba thiếu gia cho màu. Trước đây, mọi hành động của bọn 
tao mày đều rõ như lòng bàn tay, nhưng còn Tâu Mễ, mày lại để hắn bán mạng cho mày! Mày là 
thằng lừa đảo!” 

“Anh Ba Tang... ” 


“Ba Tang, anh...” 


Trang 2.118/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Ba Tang...” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều kinh ngạc hết sức, dường như không dám tin vào những gì mình 
vừa nghe được, ai nấu đều ngẩn ra nhìn Ba Tang. 


Ba Tang vẫn nhìn chằm chằm vào Merkin, chảm chậm nói: “Sau khi mọi người đến trại giam 
tìm tôi, hắn cũng theo đến. Ngay từ đầu, tên này đã bám theo mọi người rồi, hắn dùng tiền bạc 
dụ dỗ tôi, muốn tôi thau đổi chủ ý, gia nhập với mọi người, giám thị mọi người. Lúc bấy giờ, tôi 
là kẻ bán mạng vì tiền, nên đã nhận lời hắn...” 


Merkin không đợi Ba Tang nói hết, đã chỉ mặt anh quát lên: “Nói bậy! Ngươi ngậm máu phun 
người!” 


Ba Tang trừng mắt nói: “Nếu tao không nói cho mày biết những chỗ Tâu Mễ có thể lẩn trốn, 
mày có tìm được hắn không? Nếu không phải tao báo cho mày kế hoạch hành động của chúng 
tao, màu có thể theo đến Putumavo không? Mày có tìm được cuộn da sói trong địa cung Mava 
không? Khi tao không liên lạc với mày nữa, mày lại trở mặt, nói muốn vạch trần taol Ha ha, tức 
cười thật, ông mày đây làm thì làm, không làm thì không làm, xưa nay đều không phải do người 
khác nói là được...” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đều lạnh lùng nhìn Merkin. Ba Tang còn chưa dứt lời, ụ đã đổi một bộ 
mặt khác, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng: 
“Ta đã có lòng mời các người nhập bọn, nhưng các người lại nghĩ đủ cách làm khó, vậy thì 
chẳng còn gì để nói nữa rồi! Đã không còn gì để nói, thì cũng đừng trách ta đấu!” 


Cả bọn đang tưởng rằng Merkin sẽ lại sử dụng tuyệt kỹ “sát thủ Tiệp Khắc”, thì đột nhiên lắc 
mình một cái, nhường chỗ cho người thần bí mặc đồ đen, choàng khăn đen che mặt kia. 


“Thao thú sư!” Ba Tang gầm lên một tiếng, giương súng bắn luôn. Lúc này, bọn họ mới hiểu tại 
sao pháp sư Á La hết lần nàu đến lần khác nhắc nhở họ phải lưu tâm đến thân thủ của Thao thú 
sư, chỉ thấy người Soares hơi nghiêng đi một cái đã né được loạt đạn bắn thẳng chính diện 
mình, tau phải chống mạnh xuống đất, cả người lộn một vòng trên không trung. Nòng súng của 
Ba Tang lia ngang, cánh tau Soares cong lại, ấn mạnh xuống đất, không ngờ lại đấu cả thân 
hình lên không. Chẳng thể ngờ được, cánh tay khô gầy khẳng khiu ấy, lại có sức bật mạnh 
chẳng kém gì cơ bắp dưới chân. Toàn bộ loạt đạn Ba Tang bắn ra đều rơi vào khoảng không. 
Soares lộn mấy vòng trên không trung như cái bánh xe gió, rồi hạ xuống phía ngoài xa mấu 
mét, vừa chạm đất, lập tức đưa tay trái ra đặt vào gò má bên phải, năm ngón tay xòe rộng. Bọn 
Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn lập tức biết ngay, bàn tay kia đã ném ra thứ gì đó. 


Nhạc Dương lúc này bỗng nhiên sực tỉnh ngộ, nếu những cái bóng nằm dưới đất kia không phải 
đám lính lác mới đến của Merkin, vậy thì chỉ có thể là do tên Soares này gọi tới, mà xung quanh 
đâu, dường như chỉ có... anh vội hét lớn: “Không được để hắn ra tay, hắn đang điều khiển...” 


“Muộn rồi.” Soares khàn khàn giọng nói, lúc nàu, những cái bóng trong màn sương dường như 
cùng lúc nhận được chỉ lệnh, chớp mắt một cái đã hóa thành mấy tia chớp đen, vây bọn Trác 
Mộc Cường Ba vào giữa. Lúc này, Nhạc Dương mới nói ra những chữ cuối cùng: “Sói đấy!” 


Cái đầu to tướng, miệng rộng, đôi mắt tam giác lạnh lùng, xưa nay, ngoài con người ra, bọn 
chúng vẫn luôn được so sánh là những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên. Khi những 


Trang 2.119/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sinh vật này từ từ hiện hình trong màn sương mờ mịt, khóe mép hơi nhếch về phía sau, để lộ ra 
hàm răng sắc nhọn ghê người, tướng mạo hung tàn đó khiến Mẫn Mẫn sợ cuống lên, vội nắm 
chặt lấu vạt áo Trác Mộc Cường Ba. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều không thể ngờ, họ lại đụng 
mặt với lũ sói ở Shangri-la trong tình cảnh thế nàu. Bọn chúng tổng cộng có tám con, thể hình 
đều lớn hơn lũ sói xám thông thường nhiều, bốn con màu xám, hai con trắng, hai con đen, nhìn 
điệu bộ hiệp đồng tác chiến của chúng, rõ ràng là thuộc một gia tộc sói đã cùng nhau sinh tồn 
trên vùng đất nàu một thời gian dài. 


Vừa thấy lũ sói xuất hiện, Ba Tang vừa nãy còn nổ súng bắn Soares lập tức dừng lại, đồng thời 
đưa tau ngăn Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đang giơ súng lên. “Đừng nổ súng!” Lần đầu tiên 
họ nghe thấu giọng Ba Tang khàn khàn mà run rẩấu như thế: “Nổ súng, là chết chắc đấy!” 


Nhạc Dương không hiểu, thì thào thắc mắc: “Có mỗi tám con thôi mà.” 


Lữ Cánh Nam chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy, sói có khứu giác cực kỳ phát triển, bắn chết lũ sói 
nàu, những con khác sẽ ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại trên người chúng ta. Muốn tiếp 
tục tiến lên, sẽ cực kỳ khó khăn. Tên Thao thú sư này giảo hoạt thật!” 


Ba Tang cười khổ nói: “Nổ súng, chưa chắc đã giết chết được bọn sói này, ngược lại là chúng 
lon 


Cùng lúc ấy, pháp sư AÁ La cũng nói với Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam: “Tôi không cảm 
nhận được sát khí của lũ sói nàu, hình như chúng vẫn chưa chuẩn bị săn mồi đâu.” 


Soares cười gần một tiếng, tay trái đặt trên má bên phải đột nhiên nắm lại thành nắm đấm, rồi 
xòe ra, chuyển từ bên trái sang bên phải, chặt mạnh xuống. Rõ ràng còn cách nhau mấy chục 
mét, nhưng trong mắt pháp sư Á La, bàn tau Soares tựa như một thanh kiếm khổng lô đang 
chém xuống. Ông vội đấu Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam một cái, bản thân cũng bật 
người lên cao, đồng thời cổ tau hất mạnh, dâu móc bắn ra. 


Nào ngờ, ông đã nhanh, lũ sói càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc pháp sư Á La đấu Trác 
Mộc Cường Ba ra, đã có một con sói xám rời đàn lao vút lên. Khi pháp sư Á La tung mình vọt 
lên không, nó cũng nhảy vút lên tảng đá lớn trước mặt, rồi nghiêng mình bật lên theo phương 
ngang. Cú nhảy đó, vẽ thành một đường câu vồng tuyệt mỹ, bấu giờ, pháp sư Á La vừa mới bắn 
dây móc ra, đầu dây còn chưa đến cành cây, cả người ông đang lơ lửng trên không đã bị con sói 
xám ấy húc phải, rơi thắng xuống đất. 


Bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như với thân thủ của pháp sư Á La, bị húc ngã 
trên không trung rơi xuống đất vốn là chuyện hết sức bình thường vậy. Bọn Trác Mộc Cường 
Ba, thậm chí cả mấy người bọn Merkin, thảy đều kinh hãi tột cùng. Đây chính là lũ sói đã ép 
pháp sư Tháp Tây phải nhảy xuống vách núi, chính là lũ sói khiến cho đội đặc nhiệm Nhện 
Xanh hoàn toàn không có năng lực chống trả, đây chính là chiến lang của Đội quân Ánh Sáng 
vô địch! 


Pháp sư Á La rơi bịch xuống đất, còn chưa đứng dậu, đã vội hét lên: “Chạy! Chạy maul” 


Bọn Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn cùng lúc ném ra lựu đạn 
sáng, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc nổ súng về phía Merkin và Soares, Lữ Cánh 
Nam bật lên trước kéo pháp sư Á La lại, rồi nằm thụp xuống đất. Sau một tiếng nổ váng trời, 


Trang 2.120⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sáu người nhanh chóng nhằm thẳng hướng Bạc Ba La thân miếu bỏ chạy. Không ai ngờ được, 
mới chạy vài bước, bỗng dưng có hai con sói vụt ra, cắt ngang đội hình, rồi lại có thêm bốn con 
sói từ phía sau đuổi tới, còn hai con nữa vẫn chưa thấu đâu. Không ai biết lũ sói này làm sao 
tránh được hai quả lựu đạn sáng ấu, lẽ nào tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa không hề ảnh 
hưởng gì đến bọn chúng hay sao? Không ai kịp suy nghĩ đến những vấn đề ấy nữa, hai con sói 
chen vào giữa đội hình của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào bất cứ ai, nhưng nổ súng 
về phía bọn chúng thì lại sợ tổn thương đến những người khác. Thế phòng ngự của bọn Trác 
Mộc Cường Ba trong chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Hai người phụ trách đoạn hậu là Trác Mộc 
Cường Ba và Ba Tang, nếu bị bọn sói phía sau đuổi kịp, ắt sẽ bị bao vây, nên đành phải chạu 
theo một hướng khác. 


Bốn con sói chụm đầu lại một chỗ, tựa như bàn bạc gì đó, rồi cũng lần lượt chia làm hai hướng 
tiếp tục truụ đuổi. 


Merkin vung tay phủi phủi đám bụi bám trên người, chằm chậm bước ra từ phía sau tảng đá lớn, 
chắt lưỡi khen ngợi: “Lợi hại, Kahn, cứ thế này thì chỉ cần ba chúng ta cũng có thể thong dong 
đến được Bạc Ba La thần miếu rồi.” 


Soares chẳng hề để tâm đến lời khen ấu, hờ hững nói: “Còn không mau gọi người của anh đến 
đi, anh cũng thấy lũ sói đó lợi hại thế nào rồi đấy.” 


Merkin ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy là ý gì? Lũ sói ấy lợi hại, không phải càng tiện cho chúng ta sử 
dụng sao?” 


Soares cười khẩu châm biếm: “Hừ! Cho chúng ta sử dụng? Tôi nói cho anh biết, hiệu lệnh vừa 
nãy tôi phát ra vốn không phải là vậu, những con sói đó chỉ hành động theo chỉ lệnh của chính 
bản thân chúng thôi, thực là khiến người ta khó mà hiểu nổi. Vả lại, tôi chỉ thử điều khiển một 
đàn sói nhỏ đã khó như vậy, trên chặng đường phía trước, còn có hàng trăm hàng nghìn đàn sói 
như vậy nữa, nếu bọn chúng tấn công chúng ta, anh thử nghĩ xem tủ lệ sống sót của ba người 
chúng ta là bao nhiêu phần trăm?” 


Merkin ngạc nhiên, nhưng chỉ trằm ngâm không nói gì. Chỉ nghe, Max lắp ba lắp bắp: “Ông... 
ông Soares, ông không nói đùa đấy chứ?” 


Soares lạnh lùng nhìn Merkin nói: “Nói đùa? Đừng trách tôi đây không nói trước. Vả lại, anh 
không gọi bọn chúng đến sớm một chút, đến lúc thực sự cần người, mà chúng lại không xuất 
hiện thì anh tính sao chứ? Benl” 


Merkin gật đầu đáp: “Chuyện này thì không cần lo lắng, tôi tuyệt đối tín nhiệm Khafu. Vả lại, tôi 
đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu rồi, bọn họ chưa đến có lẽ vì điều kiện thời tiết chưa cho phép 
thôi. Đêm nay, tôi sẽ gọi lại một lần nữa. Kahn, anh uên tâm đi, tôi sẽ không để chúng ta phải 
rơi vào tình cảnh khốn cùng như bọn chúng đâu.” 


Soares nghe vậy mới khẽ gật đầu một cái. 


Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang chạy về phía rìa mép tầng bình đài thứ ba, còn pháp sư Á La 
và những người còn lại chạy theo hướng ngược lại. Tám con sói ấy quả rất tỉnh thông chiến 
thuật, sục vào giữa hai nhóm, khiến bọn họ càng chạy càng xa nhau hơn. 


Xa xa vắng lại tiếng súng đì đoàng tản mác, hẳn là Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương đã nổ súng 


Trang 2.121⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bắn bọn sói rồi. Nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, Trác Mộc Cường Ba biết hiệu 
quả không được lớn lắm. Trước đây gã từng một mình gặp phải đàn sói, tuy ánh mắt chúng rất 
hung hãn, nhưng vẫn còn bản tính của sói, chưa đến lúc đói khát thì tuyệt đối không tùy tiện săn 
giết con mồi, thậm chí chúng còn hơi dè dặt sợ hãi gã nữa; nhưng đàn sói này thì hoàn toàn 
khác hắn, chúng đã bị tên Thao thú sư kia làm mất đi bản tính vốn có, tên đó rốt cuộc đã làm gì 
chứ? Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa suy nghĩ. 


Ba Tang cũng trầm mặc không nói năng gì, cảm giác bức bách khi bị lũ sói đuổi phía sau khiến 
anh nhớ lại thêm nhiều điều. Đưa mắt nhìn những tảng quái thạch trong màn sương, rất nhiều 
cảnh tượng mơ hồ trong ký ức đều trở nên sáng rõ, những hình ảnh lướt qua trong đầu anh, bị 
đàn sói truy đuổi, ác đấu với chúng... Bàn tau Ba Tang lại càng nắm chặt hơn. 


Pháp sư Á La không sao hiểu nổi, đâu là chiến lang của người Thượng Qua Ba ư? Sao họ để 
chiến lang đi khắp nơi như vậy? Nếu là chiến lang, tại sao lại dễ dàng để Thao thú sư khống chế 
như vậy? Lẽ nào đẳng cấp của tên Thao thú sư kia đã thuộc hàng cực cao rồi ư? Pháp sư Á La 
nhớ lại hơn mười năm trước từng nghe những vị tiền bối Mật tu nói chuyện, kẻ địch của bọn họ 
phân chia những người có năng lực điều khiển muông thú ra thành năm loại đẳng cấp, Thao thú 
sư dường như chỉ là loại có thân phận thấp nhất. Hầu hết các cao thủ Mật tu của họ đều bị một 
số kẻ được gọi là “Cổ sư” hạ sát, vả lại còn có những kẻ đáng sợ hơn Cổ sư nữa. Kẻ đó rốt cuộc 
thuộc đẳng cấp nào? Không, thực lực của hắn có vẻ không mạnh lắm, lũ sói ở đâu mới thực sự là 
những kẻ mạnh... 


Trong lòng Nhạc Dương cũng đang thầm tính, tên Thao thú sư ấy thật đáng sợ, phải rồi, nói như 
pháp sư Á La, năng lực của Thao thú sư là do năng lực của các sinh vật hắn có thể khống chế 
quyết định, ở vùng đất khắp chốn đều là chiến lang của người Qua Ba này, năng lực của tên 
Thao thú sư đó gần như là vô hạn. Nhất định phải tìm cách hạ gục hắn, bằng không, tuyệt đối 
không ai có thể đối địch với bọn chúng được! 


Trác Mộc Cường Ba cũng đã nổ súng, mặc kệ sau này có bị đàn sói truy sát hay không, tình 
hình trước mắt đã quá bức bách. Nhưng rồi sau đó, gã nhanh chóng phát hiện ra, mỗi lần nổ 
súng đều không thể bắn trúng mục tiêu. Một mặt vì bọn gã đang di chuyển với tốc độ cao, 
không thể ngắm bắn, mặt khác, cũng bởi quỹ tích di chuuển của bọn sói đang bám đuổi sau lưng 
kia quá đỗi kỳ dị, dường như chúng có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn, mỗi lần đều 
có thể né được trong gang tấc. Sau lưng gã và Ba Tang có ba con sói, năm con còn lại hiển 
nhiên đã đuổi theo bọn Lữ Cánh Nam rồi. Trác Mộc Cường Ba bất giác cười gằn lạnh lẽo, thảm 
nhủ, chúng mày cũng coi trọng bọn tao phết đấu nhỉ. 


Đưa mắt nhìn sang phía Ba Tang nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, Trác Mộc Cường Ba không 
khỏi lấy làm lo lắng, một người đàn ông dù đối mặt với Tử thần cũng không hề sợ hãi, thậm chí 
còn từng là thành viên của một trong những đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới, không ngờ 
lại bị mấu con sói làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng hay sao? Trác Mộc Cường Ba thoáng 
suy nghĩ, cuối cùng quvết định lên tiếng nhắc nhở Ba Tang: “Ba Tang, chúng ta cứ chạy mãi thế 
này cũng không phải cách. Anh phải biết rằng, sói là loài động vật có thể chạy liên tục cả ngày 
với vận tốc gần 20 km/h đấy, một khi bắt đầu bủa lưới vây công, tốc độ của chúng lại càng kinh 
người hơn. Cặp chân này của chúng ta, mãi mãi cũng không thể chạy nhanh hơn bốn chân của 
lũ sói ấu. Cứ tiếp tục thế này, cuối cùng cũng bị chúng dồn ép đến sức cùng lực kiệt mà thôi.” 


Không ngờ, Ba Tang ngoảnh đầu lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, mà dường 


Trang 2.122/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


như đã trở lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Chỉ nghe anh điềm đạm nói: “Lũ sói nàu, 
có thể giết được!” 


“Anh nói gì?” Trác Mộc Cường Ba bắn ra phía sau hai phát súng, rảo chân chạy nhanh thêm 
mấy bước. 


Ba Tang nói: “Tôi nhớ lại cả rồi, trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói 
chứ chẳng phải hoàn toàn không chống cự gì, chỉ là, lúc đó bọn chúng đông quá, còn giờ đâu chỉ 
có ba con thôi. ” 

Trác Mộc Cường Ba lại nhả thêm hai phát đạn, nói: “Nhưng với tốc độ này, chúng ta khó lòng 
ngắm bắn được. Mà nếu dừng lại, nói không chừng sẽ lập tức bị chúng bổ nhào tới đè xuống 
mất.” 


Ba Tang gật đầu: “Đúng thế, lũ sói nàu dường như đã được huấn luyện đặc biệt hay sao đó, 
trong phạm vi khoảng năm mươi bước xung quanh kẻ địch, chúng sẽ đột nhiên thay đổi phương 
hướng xông tới. Đa phần là xông lên theo quỡ đạo hình chữ `chỉ, nhưng tốc độ biến hướng cực 
nhanh, khi họng súng của chúng ta lia qua, thì cũng chính là lúc bọn chúng rời khỏi vị trí ấu, 
nhắm vào nó mà bắn thì không bao giờ trúng, cần phải bắn vào... vị trí tiếp theo của chúng!” 
Nói đoạn, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. Ba Tang đột nhiên tăng tốc chạu 
về phía đó, nhảy vọt lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà xông về phía trước. Anh lấy thân cây 
làm trung tâm, vạch trên không trung một đường cong tuyệt mỹ đu ngược trở lại, đồng thời ta 
phải đã cảm súng liên tiếp nã đạn dọc theo quỹ tích hình cung ấy. Trác Mộc Cường Ba chỉ kịp 
trông thấy nòng súng của Ba Tang vẽ thành một vệt lửa hình dẻ quạt. 


Gã kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh Ba Tang, ngoảnh đầu lại nhìn đàn sói. Trong ba con sói 
truy kích họ ấy, có một con đen, một con trắng và một con xám. Hai con sói đen sói trắng liền 
nhảy sang hai bên, còn con sói xám thì hú lên một tiếng dài, chân trước gấp lại, lộn hai ba vòng 
dưới đất, rồi không nhúc nhích gì nữa. Lúc này, thân hình Ba Tang cũng vẽ trên không trung 
một đường cong hoàn chỉnh, anh thu dây, hạ xuống đất, nhanh chân chạy đuổi theo Trác Mộc 
Cường Ba. 


Trang 2.123/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2O: Đại Chiến Giữa Người Và Sói 


Khá lắm, Ba Tang, anh hạ được một con rồi.” Trác Mộc Cường Ba thực lòng tán thưởng. Ba 
Tang lại chỉ lạnh lùng buông một câu: “Đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến 
hữu đó.” 


Hai con sói mất đi đồng bọn cơ hồ phát cuồng, chúng rú gào bi thảm, đột nhiên tăng tốc. Trác 
Mộc Cường Ba cũng muốn học theo Ba Tang, nhằm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà 
nhả đạn, nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn. Con sói đen lúc thì nhảy bên trái, thoắt 
sau đã bổ sang bên phải, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Trác Mộc Cường Ba dừng lại giương 
súng xạ kích, nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi. 


Ba Tang vừa đưa họng súng sang uểm hộ cho Trác Mộc Cường Ba, con sói trắng lập tức nhân 
cơ hội ấu bổ về phía anh. Con sói đen kia cũng cực kỳ giảo hoạt, khi làn đạn của Ba Tang khóa 
chặt khoảng giữa nó và Trác Mộc Cường Ba, nó bỗng nhiên chộp mạnh hai chân trước xuống 
đất, dừng sững lại như phanh xe ngay phía trước chỗ loạt đạn lia tới. Đợi khi Ba Tang phải quau 
sang tự bảo vệ mình, hai chân sau nó đã dồn đủ sức lực để bật mạnh lên. Động tác dừng rồi bật 
lên ấu hết sức nhịp nhàng, lại vừa khéo tránh được thêm một loạt đạn nữa của Trác Mộc Cường 
Ba xả tới. 


Con sói đã tiến sát đến trước mặt, Trác Mộc Cường Ba không kịp bóp cò nã đạn, đành giơ súng 
lên chống đỡ. Con sói ấy đạp mạnh lên báng súng một cái, dường như định mượn lực hất ngã 
Trác Mộc Cường Ba, nhưng bước chân gã rất vững chắc, con sói lại còn bị hất ngược ra phía 
sau. Trác Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấy, lập tức giương súng lên, thuận đà bắn luôn, không 
ngờ, bóp cò mấy lượt liền, khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Trác Mộc Cường Ba ngây người, 
không ngờ cú đạp của con sói trùng hợp thế nào lại trúng vào bộ phận nào đó trên thân súng, 
khiến khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành cái que cời lò vô dụng. Mắt thấy con 
sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, Trác Mộc Cường Ba không kịp xem kỹ rốt cuộc khẩu 
súng ấy làm sao, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời đưa tay rút ra một khẩu 
USP[16] tiếp tục xạ kích. 


Con sói đen ấu cũng thoáng ngần ra, dường như không ngờ Trác Mộc Cường Ba vẫn còn súng 
nữa, liên tiếp nhảy tưng tưng lên như linh dương trên mặt đất, vừa tránh đạn của gã, vừa tranh 
thủ thời gian trống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu tiểu liên Trác Mộc Cường Ba ném đi nằm 
lăn lóc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. Trác Mộc Cường Ba quay sang phía Ba Tang, thấy tình 
hình cũng không khác mình là bao, tuy trên tay Ba Tang vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp 
sát quá, cứ quấn lấy xung quanh, thành thử khẩu súng trên tay anh ta cũng không dễ gì nhả đạn, 
nhiều lúc phải sử dụng như dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để cầm cự với 
nó. 


Trác Mộc Cường Ba đang định chi viện cho Ba Tang, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, bất đắc 
dĩ đành dồn sự chú ú tập trung vào màn sương mù mờ mịt ở xung quanh, con sói đen ấy bất cứ 
lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nảy ra ú định xoay người, lại 
chợt nghe thấy tiếng động lạ, con sói đen đã hiện ra chênh chếch phía trước. Trác Mộc Cường 
Ba vội giơ súng bắn, thoắt cái, con sói đã lùi vào màn sương, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng 


Trang 2.124/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cách hai ba chục bước với gã. “Định làm tiêu hao hết đạn của ta chắc?” Trác Mộc Cường Ba bất 
giác đưa tay sờ vào túi đạn đeo ở bên thắt lưng, mấy băng đạn vẫn còn đầu nguyên, gã cũng yên 
tâm phần nào. Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện, con sói đen kia không biết từ lúc 
nào đã xuất hiện ở mé bên tay phải, ánh mắt nó, không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn 
mình vừa sờ tay vào. Trác Mộc Cường Ba không khỏi giật mình kinh hãi: “Lế nào, động tác vừa 
nãy của mình đã khiến con sói đó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này rồi sao?” 


Đột nhiên, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác, con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ 
chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập, mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến mình 
buộc lòng phải cảnh giác đề phòng, không thể phân thân uểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ, Ba 
Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì đối phó với Ba 
Tang, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn quyết định, chằầm chậm di chuyển về phía anh ta. 


Quả nhiên, Trác Mộc Cường Ba vừa di động, con sói đen liền bổ nhào tới. Một mặt, gã cần thận 
nổ súng xạ kích, mặt khác chú ý quan sát quy luật di động của đối phương, đồng thời tiếp tục 
chầm chậm áp lại gần Ba Tang. Tuy vẫn chưa bắn trúng được con sói đen, nhưng Trác Mộc 
Cường Ba đã cảm giác được, mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó, 
đồng thời gã cũng phát hiện ra, trong khi nhảy qua nhảy lại, con sói đen không chỉ đang quan 
sát mình, mà từ ánh mắt ấy, gã có cảm giác dường như đối phương đang suy tính điều gì đó. 
Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba bắn hết một băng đạn, chuẩn bị thay băng khác, 
con sói đen bất chợt ngầng cao đầu, bốn chân quồng tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba hết sức trầm 
tĩnh, nạp đạn, cài chốt, đổi súng sang tay trái, lầy cò, đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng 
khác. Gã đã tính toán kỹ càng, phạm vi này rất thích hợp để chi viện cho Ba Tang. 


Trác Mộc Cường Ba hai tau giơ ngang, cùng lúc tấn công cả hai hướng. Áp lực dồn lên Ba Tang 
lập tức giảm đi đáng kể, khiến anh cũng rảnh tay phần nào, liền cùng Trác Mộc Cường Ba phối 
hợp hình thành một lưới hỏa lực, bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như choi choi. Nhưng 
nỗi lo trong lòng Trác Mộc Cường Ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy, con 
sói đen kia đã lấn vào làn sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng lại không chạy nữa? Chúng đang 
che giấu điều gì chứ? 


Không kịp nghĩ nhiều nữa, gã và Ba Tang gần như đồng thời cảm giác được, nguy hiểm chỉ cách 
mình trong gang tấc. Cảm giác nguy hiểm ấu chỉ vừa mới xuất hiện, đã thấu một cái bóng xám 
bổ nhào lên lưng Ba Tang như một tia chớp. Trác Mộc Cường Ba há miệng định kêu lên, song 
còn chưa kịp phát ra tiếng, Ba Tang đã bị đè ngã lăn xuống đất rồi. 


Ba Tang phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bị đè xuống liền lập tức giơ chân ra đạp thật 
mạnh, đồng thời rút loan đao ra, văng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên, 
cú đạp và văng người ấy của Ba Tang đều trật lất, thanh đao vung lên, suứt chút nữa thì chém 
bay mất cả một mảng cái ba lô. 


Trác Mộc Cường Ba trông thấy rõ ràng, con sói xám ấu thình lình quất một vuốt lên gáy Ba 
Tang, rồi lập tức rùn mình, tránh khỏi lưỡi đao chém tới, lại nhân cơ hội đó cắn vào thứ gì đeo ở 
thắt lưng anh, hất đầu ném văng thứ ấy ra xa, kế đó nhún mình bật lên lao vút qua đầu Ba Tang, 
chân sau lại móc vào giật luôn cả khẩu súng đi mất. Áp lực trên lưng vừa giảm xuống, Ba Tang 
lập tức ngẩng đầu lên, một tau che chắn những chỗ yếu hại vùng đầu mặt, tay kia vung đao 
chém vù vù, bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trác Mộc Cường Ba vừa để ú quan sát Ba 
Tang, vừa nổ súng bắn con sói đen, buộc nó phải tránh ra xa, lòng muốn giúp Ba Tang một tay 


Trang 2.125/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa bắn hết, lần này Trác Mộc Cường Ba còn chẳng kịp 
thay băng khác, mà trực tiếp rút luôn một khẩu USP nữa, vừa bắn vừa giật lùi vể phía sau. 


Ba con sói đó giành được lợi thế, cũng không ham chiến đấu, chỉ hú dài một tiếng chói tai, rồi 
quay đầu ẩn vào trong sương. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên Ba Tang vừa chạy về phía anh ta, 
trong đầu không ngừng suy nghĩ: Con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ lúc nào? Lẽ nào nó vẫn 
luôn lén bám theo chúng ta sao? Có tới bốn con sói đuổi theo chúng ta? Không... hình dáng ấy, 
màu lông ấy, hình như chính là con sói xám bị Ba Tang giết chết mà? Lẽ nào... nó giả chết! 
Nghĩ tới đâu, Trác Mộc Cường Ba lập tức toát hết mồ hôi lạnh, nếu mình không nhìn lầm, vậu 
thì lúc Ba Tang bắn dâu móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấu, đạn chỉ sướt qua 
mình con sói xám đó mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết, làm bọn gã lơ là cảnh giác, để 
hai con sói một đen một trắng dụ địch phía trước, còn nó thì lợi dụng màn sương yếm hộ, nín 
thở lặng lẽ tiến lên. Khi gã và Ba Tang đang bận ứng phó với hai con sói kia, nó liền bất ngờ 
nhào lên tập kích từ góc độ và vị trí hai người không thể ngờ đến được. Chiến thuật này khiến 
Trác Mộc Cường Ba nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường, gã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên 
sực nhớ ra, trên vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lụ, ba anh em nhà sói xám đã đối phó với con 
Đại kim điêu bằng cách này! Dụ địch trước, rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn 
biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó, liền tung ra một đòn chí mạng! Còn khi con 
sói xám giả chết, tiềm phục, hai con sói còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ 
niềm bi phẫn cho bọn Trác Mộc Cường Ba xem... tất cả đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh 
trong quá trình truy đuổi, năng lực ứng biến ấy... phương thức tư duy ấy... năng lực hợp tác đó... 
lũ sói nàu, rốt cuộc là sói gì vậu chứ! 


Trác Mộc Cường Ba chạy đến trước mặt Ba Tang, cảnh giác đưa mắt đảo một vòng, rồi mới hỏi: 
“Không sao chứ, Ba Tang?” 


“Phì!” Ba Tang nhổ ra đống bùn đất trong miệng, đưa tay quệt vết máu ở chỗ phía trên huyệt 
Thái dương, hằn học nói: “Mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng, bọn nàu 
cũng may mắn thật đấy!” 


“Bắn hết viên đạn cuối cùng!” Trác Mộc Cường Ba chợt thấy rùng mình gai lạnh, gã nhớ lại 
động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy, có lẽ nào, bọn sói đó, đang đếm số đạn 
còn lại trong băng? Nếu vậy thì cũng có nghĩa là, đòn đột kích nhằm vào Ba Tang không phải 
một sự trùng hợp, mà là chúng đã nắm rõ khi nào họ bắn hết đạn! Trác Mộc Cường Ba bỗng 
sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng Ba Tang, trái tim gã lập tức trầm 
xuống, quả đúng là vậu! Con sói ấu, đã ngậm cái túi đạn đầy ắp của Ba Tang đi mất rồi! 


Ba Tang cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng 
nói chẳng rằng rút hai khẩu súng lục ra, khí thế hùng hổ xông lên đòi tính số với lũ sói. Trác 
Mộc Cường Ba trầm mặc đưa cho Ba Tang hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo cả trên người 
cực kỳ bất tiện, nên họ đều chỉ cảm vũ khí chính, ngoài ra có thêm hai khẩu súng lục, còn một 
khẩu tiểu liên thì nhét trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương mờ mờ 
kia, hiển nhiên lũ sói sẽ không để bọn Trác Mộc Cường Ba có cơ hội mở ba lô ra lấu vũ khí mới. 


Ba Tang liếc mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái, nhét hai băng đạn vào hai bên hông, hai 
người đứng dựa lưng vào nhau không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để hồi phục 
thể lực. 


Trang 2.126/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Con sói xám vừa nãy?” Trác Mộc Cường Ba nghỉ hoặc nói. 


Ba Tang khẳng định: “Chính là con tôi tưởng là mình bắn trúng, con khốn ấy giả chết! Chẳng có 
viên đạn nào của tôi bắn trúng nó cả! Chính là bọn chúng, bọn này trăm phần trăm chính là lũ 
sói mà tôi gặp phải mười mấy năm trước. Tuyệt đối không được coi chúng là sói. Bọn chúng, là 
một đội quân đặc biệt, là những tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến. 
Phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến những kẻ mang tiếng là bộ đội đặc chủng, vũ khí tận 
răng như tôi đây phải xấu hổ! Bọn chúng mới là những chiến sĩ đích thực, vả lại còn là những 
chiến sĩ ám sát cực kù đáng sợ nữa!” 


Trong lòng Ba Tang vẫn hết sức bất an, tuy rằng bộ óc anh không ngừng ra lệnh cho mình 
không được sợ hãi, nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói: “Đến rồi, đến rồi! Hệt 
như trước đây, chúng sẽ tước đoạt lấu thứ vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta, sau đó từ từ 
biến ta thành những kẻ tay không tấc sắt. Đến lúc ấu, chúng sẽ không phân biệt ngày hay đêm, 
không ngừng truy đuổi, giày vò ta, khiến ta không thể ngủ, không dám dừng lại, liên tục như vậy 
cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi!” 


Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm những người còn lại, chiến 
đấu với kẻ địch như vậu, họ sẽ làm như thế nào đây? Không hiểu sao, đúng lúc này, Trác Mộc 
Cường Ba lại chợt nhớ đến nụ cười của Trương Lập, gã bất giác mỉm cười, thầm tự an ủi mình 
rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, đoạn nói với Ba Tang: “Cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, bọn chúng 
lợi hại đến mấy, thì cũng không thể đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dùng hai chỉ trước cầm 
súng bắn chúng ta chứ?” 


Ba Tang chẳng hẻ phản ứng trước câu nói đùa của Trác Mộc Cường Ba, bốn phía xung quanh 
lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có sương mù, những cái bóng và gió. 


Yên tĩnh dược giây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất, cả ba cái bóng ở ba 
hướng khác nhau cùng lúc biến mất, Trác Mộc Cường Ba nói: “Bọn chúng đâu rồi?” 


Ba Tang lắc đầu: “Không biết bọn chúng lại giở trò gì nữa, xem chừng như muốn làm chúng ta 
tự lộ sơ hở, nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó quan sát phản ứng của chúng ta đấy.” 


Xung quanh không còn bóng con sói nào, ngược lại càng khiến bọn họ thêm lo lắng, Trác Mộc 
Cường Ba và Ba Tang dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. 
Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát, đoạn nói: “Theo anh, tên Thao thú sư ấy...” 


Ba Tang lắc đầu: “Tôi luôn liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không tiếp xúc trực 
tiếp bao giờ, nên không biết tên Thao thú sư đó là ai, từ sau chuyến ở Đảo Huyền Không tự trở 
về, tôi cũng không liên hệ gì với đám người ấu nữa.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấu, tên Thao thú sư kia rốt 
cuộc đã ra lệnh gì cho đàn sói? Tại sao hắn làm được như vậy?” 


“Mệnh lệnh? Nhất định là xé nát chúng ta ra rồi!” Ba Tang nói: “Chắc hắn đã rải chất thông tin 
gì đó lên người chúng ta, khiến bọn sói ngửi được là liền tấn công điên cuồng?” 


“Tấn công điên cuồng?” Trác Mộc Cường Ba lắc đầu: “Anh xem bọn sói ấy, có vẻ gì là điên 
cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất chúng ta từng gặp 
đấy.” 


Trang 2.127/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Có lẽ...” Ba Tang cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người 
nào là Thao thú sư, cũng không biết Thao thú sư có thể làm những gì, nhưng có thể khẳng định 
được một điểm, cái tên mặc áo đen đó chỉ cần vung tay một cái, là đã khiến bọn họ không thể 
không bỏ chạy thục mạng, đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc hắn làm cách nào vậy? Hai người 
cùng nghĩ một vấn đề, lại chìm vào tĩnh lặng. 


Không biết bao lâu sau, phía trước chợt vang lên tiếng gầm gừ, một cái bóng đen đang lao về 
phía hai người họ với tốc độ cực nhanh. Ba Tang giơ súng lên bắn luôn, đồng thời nhắc nhở 
Trác Mộc Cường Ba: “Chú ú hai bên!” 


Cái bóng đen đó nhanh vô cùng, thoắt cái đã đến gần họ, nhưng không ngờ sau mấy phát súng 
của Ba Tang, cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa tới trước. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại 
nói: “Không ổn, cái bóng đen ấy hình như hơi lớn thì phải?” Ba Tang chau mày, bóng đen đã 
xông ra khỏi màn sương đập vào mắt họ, hai người cùng lúc biến sắc, đồng thanh kêu lên: 
“Chạy maul” 


Thì ra, ba con sói ấy không biết đã đây ở đâu đến một khúc cây khô, đường kính khoảng sáu 
mươi xăng ti mét, dài chừng bốn năm mét, ba con sói đấy khúc câu từ trên dốc xuống. Bản thân 
khúc gỗ lăn đã mỗi lúc một nhanh, ba con sói lại ở phía sau chạy theo góp sức đấu thêm. Trác 
Mộc Cường Ba và Ba Tang đều không ngờ được, bọn sói ấy lại tìm được “xe tông” ở ngay gần 
đấu, không thể trực diện đối đầu, đành phải di chuyển sang ngang né tránh. Thể lực của sói hồi 
phục tương đối nhanh, khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba vừa dừng 
chân nghỉ ngơi, ba cái bóng liền nhảy vọt lên, tiếp tục truy kích bọn gã. Hai người chỉ còn biết 
tiếp tục tháo chạy. 


Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa nghĩ: “Suy đoán theo thời gian, thì khoảng cách giữa mình và 
khúc cây kia cũng khá xa, ba con sói ấy dựa vào lẽ gì mà đoán được mình và Ba Tang sẽ không 
tranh thủ khoảng thời gian đó chạy trốn?” Nhưng rồi, gã nhanh chóng nhớ lại một số kiến thức 
từng học ngày trước. Trên giảng đường, giáo sư Phương Tân đã phát một đoạn băng cho cả lớp 
gã xem, một con sói mẹ dẫn theo mấy con con, ung dung đi xuyên qua cả đàn bò rừng lớn. Một 
số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng, tiếp tục gặm cỏ, một số con thì chỉ cảnh giác nhìn 
chằm chằm vào lũ sói, cũng có vài con bê con tò mò quan sát. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân hỏi: 
“Mọi người có biết tại sao đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua giữa đàn bò rừng, mà không 
sợ lũ bò tấn công không? Phải biết rằng, lũ bò này khi nổi điên lên, thì mấy con sói ấu chẳng thể 
nào kháng cự được đâu.” Không thấy ai trả lời, giáo sư lại chảm chậm giải thích: “Vì cơ quan 
khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén. Chúng ta đều biết, các cảm xúc của con người 
biểu đạt ra ngoài như mừng vui, giận dữ, buồn đau hay vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện, 
mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. Lấy giận dữ làm ví dụ, khi 
các bạn nổi giận, nhiều loại hoóc môn trong cơ thể sẽ tăng đột biến, làm tim đập nhanh, mạch 
máu căng phỏng. Quá trình này không chỉ con người mới có, mà rất nhiều động vật có vú và 
thậm chí là cả các loài động vật khác cũng đều có. Còn động vật họ chó, khoang mũi cấu tạo 
đặc biệt của chúng có thể nhạy bén phát hiện ra được sự thau đổi hoóc môn bên trong cơ thể 
các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào 
đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ú. Biết được những vếu tố 
này, khi đi xuyên qua giữa đàn bò, chúng chỉ cần tránh những con nào đang căng thẳng, dễ bị 
kích động, tự nhiên sẽ hết sức an toàn. Phải nhớ kỹ, thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy, 
hoàn toàn khác với thế giới trong mắt con người chúng ta đấu.” 


Trang 2.128/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Rếốt cuộc Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, ba con sói ấu sở dĩ dám táo tợn rời xa khỏi vị trí, một mặt 
là bởi, với khứu giác của chúng, căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ, mặt khác, bọn chúng biết 
rõ mình và Ba Tang có đang căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao chừng nào, biết chắc rằng 
bọn gã nhất thời sẽ không có ú nghĩ thừa cơ đào tẩu. Vậy nên, chúng đảo mấy vòng xung 
quanh, khiến hai người bọn gã mê hoặc rồi ung dung bỏ đi kiếm thứ để chắn đạn. Một hành vi 
thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất lại là một trận tâm lú chiến vô cùng tỉnh 
vi tỉ mỉ. Che đạn! Trác Mộc Cường Ba bỗng giật thót mình, vừa hay nhìn thấy Ba Tang lại tha 
băng đạn mới, bắn thêm mấy phát nữa. Gã vội kêu lên: “Ba Tang, anh còn nhớ mình đã bắn 
bao nhiêu phát súng không?” 


Ba Tang ngẩn người, dường như đang gắng sức nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa nã đạn, lúc dừng 
lúc không, làm sao nhớ được chỉ tiết đến thế, chỉ đành lắc lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba thầm 
nhủ: “Thế nàu không ổn, bản thân chúng ta không biết mình còn bắn được bao nhiêu phát 
súng, vậy mà lũ sói lại biết! Bọn chúng sẽ nhằm đúng lúc chúng ta bắn hết viên đạn cuối cùng để 
lao lên đột kích!” 


“Đừng bắn nữa, Ba Tang.” Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: “Cứ vậy không thể bắn trúng được 
bọn sói ấy đâu, mục đích của chúng, là dụ cho chúng ta bắn hết đạn.” 


“Vậy phải làm sao bây giờ?” 


Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lúc cận chiến vừa mới rồi, bọn sói ấu thực ra cũng không có ưu thế 
gì lớn lắm, chỉ là khi ấu bọn gã cầm súng dài, không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu. 
Còn giờ đâu, cả gã và Ba Tang đều chỉ còn súng lục. Trác Mộc Cường Ba cất một khẩu USP vào 
bao súng, rút dao găm ra, nói với Ba Tang: “Cận chiến với chúng thôi!” 


Ba Tang nhìn Trác Mộc Cường Ba một tay cầm súng, một tau cảm dao, đều là vũ khí ngắn, 
nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến, tuy rằng khoảng cách 
một cú nhảy của lũ sói nàu cũng khá xa, nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể 
bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, Ba Tang 
cũng học theo Trác Mộc Cường Ba, cất bớt một khẩu súng, rút thanh đao lưỡi cong của mình ra, 
rồi lại áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến. 


Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ “phẩm ”[17]. Bọn chúng không ép lại gần, mà đang dò 
xét, đi vòng quanh. Theo quan sát của Trác Mộc Cường Ba, ba con quái tỉnh ranh này đang tìm 
xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi 
bệt xuống, nhìn trừng trừng vào gã và Ba Tang, tựa hồ như đang nói: “Không chạy nữa hả? Lấy 
đao ra à? Vậy thì chúng ta cùng đợi, xem kẻ nào kiên trì hơn.” 


Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường Ba, bọn gã đã chuẩn 
bị tỉnh thần cho tình huống xấu nhất là phải chiến đấu với chúng, vậu mà ba con sói ấy lại chỉ ở 
bên ngoài tầm chiến đấu, làm ra vẻ các người chạy thì ta đuổi, các người không chạy thì ta rình. 
Nhớ lại những kỹ xảo săn môi của lũ sói, Trác Mộc Cường Ba than thảm không ổn, đọ sức nhẫn 
nại với mấy con sói nàu thực sự không phải là một cách hay chút nào. Ba Tang rõ ràng cũng 
nếm mùi đau khổ rồi, chỉ nghe anh hậm hực nói: “Cứ giằng dai thế nàu không phải cách, bọn 
chúng có thể mấy ngày liền không ăn không uống, về mặt này chúng ta không phải là đối thủ 
của chúng đâu.” 


Trang 2.129/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ còn nước cười khổ: “Tôi biết.” Gã ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói: 
“Vậy chúng ta cứ di chuyển chảm chậm, vừa khôi phục thể lực, vừa nghĩ cách tìm chỗ nào đấy 
khiến bọn sói không thể tấn công từ cả bốn hướng được.” 


Ba Tang dựa lưng vào Trác Mộc Cường Ba, hỏi: “Cứ giữ nguyên tư thế này à?” 
Trác Mộc Cường Ba gật đầu: “Cứ vậu mà chảm chậm di chuyển thôi, không thể để cho chúng 
có cơ hội. ” 


Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang dựa lưng vào nhau như vậy, chảm chậm chuyển động như một 
con cua. Vòng vây hình chữ “phẩm” của ba con sói cũng chảm chậm dịch chuyển theo bọn họ, 
chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rõ mồn một, con sói 
trắng đang nhíu chặt mày lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi: “Hừ, cuối cùng cũng khiến chúng 
mày vô kế khả thi rồi.” 


Chẳng ngờ, hai người di chuyển chưa được bao xa, bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu, 
hướng lên bầu trời hú một tiếng dài: “A hú hú...” Tiếng sói tru như một lưỡi kiếm sắc đâm xuyên 
qua màn sương mù mê ảo, 


vang đi xa tít tắp. 


Chú thích 


Tam 


[15] Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và 
những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu. 


[16] Universale Selbstladepistole hay Universal self-loading pistol. 


Trang 2.130⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 21: Cái Chết Của Ba Tang 


Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, Ba Tang lập tức biến sắc, âm thanh đã vô số lần vang lên trong 
những cơn ác mộng kinh hoàng, giờ đâu thình lình xuất hiện trở lại, khiến anh không khỏi giật 
thót mình, vội cuống cuồng nói: “Không ổn! Cường Ba thiếu gia, bọn chúng đang gọi thêm 
đồng bọn đấy!” Lời vừa dứt, đã nghe khắp bốn phương tám hướng vắng về những tiếng hồi đáp, 
tiếng sói tru trầm bổng kéo dài, tựa hồ bản thân âm thanh ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực 
nhiếp hồn, khiến người ta nghe mà phải run rấu khiếp đảm! 


Trác Mộc Cường Ba đâu phải không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào, giáo sư Phương 
Tân từng có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã 
tiến hành phân loại tiếng sói tru một cách có hệ thống và quy chuẩn, như tiếng tru vừa nấu, 
chính là tín hiệu để triệu tập đồng loại. Giáo sư Phương Tân còn dạy gã, dựa vào tiếng tru có thể 
đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập, ngoài ra, thanh điệu của tiếng tru còn cho ta 
biết những thông tin quan trọng khác như vị trí, khoảng cách... nhưng đến lúc cần vận dụng 
những kiến thức ấu, gã lại quá căng thẳng, đến nỗi không sao nhớ nổi nữa. 


Ở một nơi cách Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang rất xa, Soares bỗng đứng bật dậy, Merkin hỏi: 
“Bọn sói đó kêu gào gì thế? Hình như khắp nơi đều có sói tru thì phải?” 


“Tiếng tru triệu tập.” Soares nói bằng giọng khẳng định: “Bọn sói cùng một đàn nghe thấu tiếng 
tru này sẽ lập tức có phản ứng, biểu lộ vị trí của mình; những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp, bàu 
tỏ lập trường của mình, là muốn gia nhập hay đừng quấy rầy ta, đừng đặt chân lên lãnh địa của 
lr: 0g 


Max nói: “Lẽ nào, bọn sói cảm thấu không đối phó nổi mấy tên ấy, nên buộc phải gọi thêm 
đồng bọn?” 


Merkin cười khẩu: “Chà chà, giờ thì náo nhiệt rồi.” 


Soares trầm mặc lắc đầu: “Chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa.” Nói đoạn, lại 
ngoảnh đầu hỏi: “Người của anh bao giờ mới đến?” 


Merkin đáp: “Đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt núi, cũng phải mất một ít thời gian chứ, 
phải vậy không?” 


Trong sương mù, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa, 
mà chọn một hướng đột phá vòng vây. Nếu bị cả đàn sói tập trung lại bao vây, hậu quả thật khó 
mà lường nổi, nói khó nghe một chút, thì là chết không đất chôn thây! Trác Mộc Cường Ba 
quồng chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi, ngay từ đầu, lũ sói nàu đã cắt đứt 
liên hệ giữa hai bọn gã và nhóm của pháp sư Á La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác 
nhau. Sau đó, lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ “chi”, giả chết tập kích, đếm số đạn, 
cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng tru để tập hợp thêm đồng bọn vây công, bất 
luận là chiến thuật tâm lý hay chiến thuật vận động, đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc. 
Một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh tên Thao thú sư kia chứ? Rốt cuộc tên 
đó đã làm gì? 


Trang 2.131⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Ba con sói chỉ từ từ truy đuổi, không áp sát quá, cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá. 
Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang không dám tùy tiện nổ súng, với khoảng cách đó, cộng thêm 
sương mù ngăn cản tầm nhìn, họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói. Nhưng 
cả hai đều hiểu rất rõ, cứ tiếp tục chạy mãi thế này, không cần đợi lũ sói tấn công, họ cũng kiệt 
sức mà chết. Đã đến nước này, thì không thể không nhờ đến kú ức của Ba Tang được rồi, Trác 
Mộc Cường Ba không kìm được, buột miệng hỏi: “Ba Tang, anh còn nhớ lúc đó làm sao mà 
thoát được chúng không?” 


Ba Tang gầm gừ nói: “Đừng ồn, đang nghĩ đây!” 


Sương mù, những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi, chạy trốn thục mạng, tình cảnh này sao mà 
giống với mười mấy năm về trước, Ba Tang hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mình vào tù. 
Mỗi ngày, việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra chính là gquồng chân chạy cuống cuồng, chạy vì 
mạng sống, dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng. Anh lăn từ trên 
núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một 
phút một giây, cứ thế chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ thiếp đi. Nhưng vừa 
nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng ma bám theo như bóng với 
hình. Anh không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì khiến hai chân 
mình hoạt động liên tục như một cỗ máy, cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát, 
nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng vang 
lên nhắc nhở: “Tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn!” 


Lúc đó chạy đến đâu nhỉ? Thành phố đầu tiên mình nhìn thấy... Ba Tang gạt những hồi ức đó 
sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong kú ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấu đã 
khép kín vòng vây, các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng hếu, bản thân anh 
cũng đang ở giữa vòng vây trập trùng, nhưng... rốt cuộc làm sao mà chạy thoát được chứ nhỉ? 


Ba Tang vừa chạy vùn vụt, vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong kú ức của anh, mãi vẫn 
không hiện lên hình ảnh mình chạy thoát được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu 
máu cùng vô số cánh tay trắng vươn ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác, chỉ là cảnh 
tượng bên trong thành như thế nào thì anh không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy 
gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mình chạy thoát được, không nhớ nổi làm thế nào mình 
chạy được đến tận Lhasa. Trong ký ức của anh toàn là những hình ảnh trong quá trình trốn 
chạy, từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cảnh một 
mình mình chạy như điên cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng mênh mang. hoảng 
thời gian ấy, Ba Tang không dám nhìn bầu trời đêm, không dám nhìn ngắm sông dài, không 
dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này, nghe thấy tiếng 
thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, chạy, chạy thật nhanh... 


Trác Mộc Cường Ba vừa chạy vừa quan sát nét mặt Ba Tang, không khỏi có chút hối hận, nếu 
trong lúc nàu mà Ba Tang đột nhiên mất khả năng khống chế thì đúng là vô cùng tai hại. Gã 
đang nghĩ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở Ba Tang, giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguụ 
hiểm ấy hay không, thì Ba Tang bất thình lình tăng tốc, Trác Mộc Cường Ba vội vàng đuổi sát 
theo sau. Vốn dĩ, nếu giữ được tốc độ chạy ổn định, thì họ vẫn có thể cảm cự được một khoảng 
thời gian kha khá, nhưng chạy thục mạng kiểu Ba Tang thế này, chỉ riêng đuổi theo bắt kịp cũng 
đủ khiến Trác Mộc Cường Ba mệt lử người ra rồi. Gã chạy sau lưng Ba Tang, hét lớn: “Ba Tang, 
chậm thôi, bọn sói ấu đâu có đuổi rát quá!” Dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, 
mồ hôi lạnh tức thì túa ra khắp người. Thì ra, những cái bóng mờ mờ trong màn sương của lũ sói 


Trang 2.132/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đuổi phía sau, không biết từ lúc nào, đã từ ba biến thành bốn! Lần này, Trác Mộc Cường Ba 
không nhìn lâm, những cái bóng đang chuyển động ấu, không thể nào sai được, chính là bốn 
con sói] 


Ba Tang căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, anh ta đã dần dần 
chìm trở lại vào hồi ức xa xăm. Trong mắt anh, đã chẳng còn Trác Mộc Cường Ba nữa, giữa đất 
trời chỉ còn lại một mình mình mà thôi, âm thanh vốn bị đè nén xuống tận sâu thắm đáy lòng 
kia lại vắng lên: “Chạy! Chạy nhanh lên! Không được dừng lại!” 


Trác Mộc Cường Ba bám sát phía sau Ba Tang, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau quan sát. Gã 
thấy rất rõ, bọn sói đang truy đuổi hai người từ bốn con đã tăng lên năm con, sáu con, bảy con... 
mỗi lúc một nhiều, về sau, trong sương mù chỉ toàn thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi 
nữa. Trong khi đó, Ba Tang đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét, chạy mãi chạy mãi, Trác 
Mộc Cường Ba chợt phát hiện, sương mù phía trước hình như đã loãng dân, lẽ nào đã sắp ra 
khỏi khu vực sương mù che phủ rồi? Nhưng chúng ta có chạy ngược theo lối cũ xuống tầng dưới 
đâu nhỉ? Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ vậy, chợt thấu phía trước lờ mờ xuất hiện một vệt dài, 
không thẳng thớm bằng phẳng, nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên, vách đá! Trác Mộc Cường 
Ba giật mình sực tỉnh, bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy, giờ đã ra đến mép tầng bình đài thứ ba 
này rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn Ba Tang, dường như anh ta vẫn không có ú dừng lại, vẫn cứ 
tiếp tục xông thẳng tới chỗ vách đá cheo leol 


Mặc kệ bọn sói vậu! Trác Mộc Cường Ba tăng tốc, bật lên hai bước dài, rồi nhảy chồm tới, vươn 
cả hai tay ra, rốt cuộc cũng tóm được một cẳng chân Ba Tang, hai người cùng ngã nhào ra đất. 
Lúc này, đầu Trác Mộc Cường Ba chỉ cách mép vách đá chưa đến một mét. Nhưng Ba Tang vẫn 
chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng vươn ra quều quào, hai chân đạp lia lịa, rốt cuộc cả Trác 
Mộc Cường Ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực. 


Trác Mộc Cường Ba không biết mình đã bị Ba Tang đạp cho bao nhiêu cú, cuối cùng cũng 
nhồm được người, chống một chân xuống đất, tìm điểm dồn sức, lôi Ba Tang ngược trở lại. Gã 
vung tay tát cho Ba Tang hai phát thật mạnh, rồi nắm cổ áo vừa rung vừa giật, lớn tiếng quái: 
“Ba Tang! Ba Tangl 'Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Ba Tang!” 


Cũng không biết là chiêu nào hiệu quả, ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của Ba Tang dần dân có sinh 
khí trở lại, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi vừa định thần lại là... hơn hai chục con sói 
đang trợn mắt trừng trừng hung hãn, vây thành nửa vòng tròn dồn họ vào một góc bên mép 
vách đá sâu thăm thẳm! 


Trác Mộc Cường Ba cũng biết, lần nàu không thể chạy được nữa, phía sau lưng đã là vách núi 
dốc đứng, tuy rằng không cao như chỗ pháp sư Tháp Tây leo lên, nhưng trong sương mù thế 
nàu, chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình như thế nào mà dám nhảy xuống cả. Còn phía 
trước mặt họ, là hai chục con sói thể hình cường tráng. Liều mạng ư? Tạm không nói đến đạn 
dược còn lại chẳng bao nhiêu, mà dẫu còn đây đủ súng ống chăng nữa, ở đâu có nhiều sói như 
vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con, thì ắt cũng bị những con khác xé xác. 
Lẽ nào, nơi đâu chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể vậu 
chứ? Trác Mộc Cường Ba không tài nào hiểu nổi. 


Lũ sói vây thành một vòng, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả, dường như chúng đang 
thưởng thức cảnh Trác Mộc Cường Ba đánh Ba Tang, có mấy con còn ngồi bệt xuống, lắc lư cái 


Trang 2.133/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu, như thể đang bình phẩm. 


Lũ sói ấu thực sự bị tên Thao thú sư kia điều khiển ư? Hay là người Thượng Qua Ba ra lệnh cho 
chúng? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấu một người Thượng Qua Ba nào xuất hiện? Rốt cuộc đã 
xảu ra chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba bất thình lình dùng tiếng Tạng cổ nói lớn: “Có phải bộ 
tộc Qua Ba không? Chúng tôi không phải kẻ địch của các vị! Chúng tôi không có ý xâm phạm 
các vị! Xin hãy ra đâu đi!” Âm thanh chìm vào màn sương rồi tan biến, Trác Mộc Cường Ba lại 
hét lên thêm mấy lượt nữa, song hoàn toàn chẳng hề có chút hồi âm gì. Chỉ có lũ sói kia, là hiếu 
kù quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấu, chốc chốc lại có hai ba con chụm đầu vào 
nhau, tựa hồ bàn bạc xem lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào vậu. 


Bị bầy sói bao vâu, dồn vào chốn đường cùng, Ba Tang đột nhiên như chạm phải dòng điện, 
toàn thân co giật run rấu dữ dội. Chuột rút! Trác Mộc Cường Ba giật mình, đây là biểu hiện khi 
cơ thể người hoạt động quá độ, cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc 
mặt Ba Tang cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không 
phải là biểu hiện của sự sợ hãi, từ ánh mắt Ba Tang, Trác Mộc Cường Ba nhận ra dường như 
anh ta đã nhớ ra điều gì đó. Nét mặt ấy, như thể Ba Tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi 
khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậu. 


Trong giây lát, cơ bắp Ba Tang không còn run rấu nữa, ánh mắt Ba Tang bỗng trở nên thờ ơ hờ 
hững. Chỉ thấy anh đảo mắt một vòng nhìn lũ sói đang bao vây xung quanh, rồi bình tĩnh cất 
tiếng: “Cường Ba thiếu gia, dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng thế không?” 


“Dĩ nhiên rồi.” Trác Mộc Cường Ba đáp: “Tôi đã nói, chúng ta phải bình yên trở về, dù thế nào 
thì cũng không thể không làm gì, cứ thế chôn thân trong bụng sói được.” 


“Vậy thì tốt...” Hơi thở của Ba Tang bỗng nhiên run rấy, anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc 
đang dâng trào xuống, đoạn nói: “Cường Ba thiếu gia, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo, 
có lẽ, đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống... nếu như thuốc của tên Thao thú sư kia, 
không khiến lũ sói nàu mất đi lú tính...” 


Giọng Ba Tang run run, dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng nổ 
lên trong lòng mình. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ nói: “Anh nhớ lại rồi à? Hay quá!” 


Ba Tang không trả lời, việc đầu tiên anh làm tiếp sau đó là, ném súng và đao của mình đi. Trác 
Mộc Cường Ba cả kinh, ném hết vũ khí đi thì làm sao thoát khỏi được vòng vây này chứ? Thấu 
Ba Tang ném nốt cả khẩu súng còn lại đi, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấu nghi ngại, Ba Tang 
tiếp tục nói: “Cường Ba thiếu gia, nhất thiết phải làm vậu, cứ làm theo tôi, bọn chúng sẽ không 
lại gần chúng ta đâu.” 


Lẽ nào, sau khi chúng đến gần, sẽ có biện pháp gì khác nữa? Trác Mộc Cường Ba bán tín bán 
nghi, song cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của Ba Tang khiến gã không 
khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy, Ba Tang chảm chậm giơ hai tau lên, mười ngón tau 
đan vào nhau, ôm lấy phía sau đầu, hai gối run run quò xuống đất, phần eo chảm chậm khom 
lại, hai cánh tau và trán áp sát mặt đất, cả người phục xuống, không nhúc nhích gì nữa. 


Đầu hàng! Trác Mộc Cường Ba nằm mơ cũng không thể ngờ được. Lẽ nào mười mấy năm trước 
Ba Tang cũng dùng cách này để cầu xin bảy sói tha mạng? Nhưng lũ sói làm sao hiểu được ý 
nghĩa của tư thế này chứ? Đàn sói vẫn trố mắt ra nhìn hai người bọn họ, tựa hồ đang xem một 


Trang 2.134/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


màn biểu diễn. 
“Ba... Ba Tang...” Trác Mộc Cường Ba gần như không dám tin vào mắt mình nữa. 


Ba Tang nằm phục xuống đất, duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời: “Nếu muốn sống sót bằng 
bất cứ giá nào, thì làm theo tôi đi, Cường Ba thiếu gia.” Toàn thân đều đang run rấy, nhưng anh 
vẫn kiên trì nói hết câu đó. Đây chính là những gì Ba Tang nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối 
cùng, giữa màn sương mù lạnh lẽo, giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy, nhìn những đám 
tuyết đỏ vì máu và những mảnh xác vương vãi của chiến hữu, nhìn những cái bóng mãnh thú 
dịch chuyển như con thoi trong sương mù, bọn chúng chính là thần Chết... không thể kháng cự 
được... thần kinh thép của chiến sĩ đặc nhiệm Nhện Xanh cuối cùng cũng vỡ tan, anh thình lình 
qub sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, cuộn mình lại, khàn giọng gào lên: “Dù thế nào ta cũng phải 
sống! Nhất định phải sống! Ta còn người phải giết! Ta còn người phải gặp một lần cuối! Xin các 
ngươi, xin các ngươi đấy, xin các ngươi... ” 


Trong làn gió buốt giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như 
hoa mai, không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể đang co cụm lại run bản bật giữa đống xác chết 
bị giàu xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra, 
sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết ngập trời, nhưng anh kinh ngạc nhận ra, mình vẫn còn sống. 
Những cái bóng trong sương kia, không ngờ đã biến mất toàn bộ! Nếu không phải xung quanh 
vẫn còn đống xác thịt bầu nhảy, những khúc xương đẫm máu, thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa 
từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậu. 


Con người đã mệt mỏi cực độ cả vẻ thể xác lẫn tinh thần ấy, run rấu bước về phía những xác 
chết của đồng đội, những gương mặt quen thuộc giờ đâu đã không còn phân biệt nổi ai với ai 
nữa rồi. Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấu, bỗng phát hiện, trong màn sương nhảy ra 
một con sói, nhìn anh chằm chằm, rồi nở một nụ cười ghê rợn, tựa hồ đang nói với anh: “Bắt 
đầu chạy đi, đuổi được ngươi, bọn ta sẽ ăn thịt!” 


“AI” Người thanh niên đã táng hồn khiếp đảm ấy lại một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh 
hồn, thậm chí còn không kịp phân biệt rõ, con sói ấy là chân thực hay ảo ảnh, những ký ức hỗn 
loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức, sau một trận đau đầu dữ dội, chạy... 
chạu... chạy... anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy, thế rồi, không kịp ngoảnh đầu 
nhìn xác chiến hữu lấy một lần, anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh 
mông... 


Một thành viên của đội Nhện Xanh, đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong 
các đội quân đặc nhiệm trên thế giới - một chiến sĩ lạnh lùng, tâm tính cao ngạo, không ngờ lại 
phải đầu hàng một đàn sói! Vừa khóc gào vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương! 
Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục vĩnh viễn không thể nào xóa nhòal Tiềm thức của Ba Tang 
đã ra lệnh cho mình xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi một 
lần nữa trở lại trên lằn ranh sinh tử này, cuối cùng anh cũng vẫn phải đào bới những kú ức nhục 
nhã ấy lên, chẳng những vậy, còn lặp lại nó một lần... 


Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi ngần ngừ, gã không cảm thấy hành vi quò xuống trước bầy sói nàu 
là một sự sỉ nhục gì cả, chỉ là, gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp nàu. Tạm không nói 
đến việc lũ sói không hiểu hàm nghĩa của tư thế này, mà cho dù chúng hiểu đi chăng nữa, thì 
dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng cho bọn gã chứ? 


Trang 2.135/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tình thế ép người, Trác Mộc Cường Ba cũng vẫn quùò xuống 
theo Ba Tang, nhưng gã không rạp người xuống, mà vẫn thẳng người, gã muốn xem phản ứng 
của bầy sói. Nếu cúi rạp xuống như vậu, há chẳng phải là thành cá nằm trên thớt, mặc cho lũ sói 
muốn làm gì thì làm sao? 


Hai người quò xuống không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần hai người. Trác Mộc Cường 
Ba đã định sẵn chủ ý trong đầu, chỉ cần con sói ấy có động tác nào mang tính xâm hại, gã sẽ lập 
tức xông lên bảo hộ cho Ba Tang. Đến gần rồi, lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba quan sát lũ sói 
nàu ở khoảng cách gần khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói 
ở những nơi khác, thể hình cao lớn hơn, tráng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình 
thường khá nhiều. Trác Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó, trong ánh mắt ấu, gã 
không thấy sự hung tàn của dã tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững điểm đạm ấu 
khiến Trác Mộc Cường Ba ngứa ran cả người. Bọn sói này căn bản không thèm mặt đối mặt với 
bọn gã, chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và Ba Tang mà thôi. 


Con sói đó đi thẳng đến trước mặt Ba Tang, cơ bắp toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều căng 
cứng chờ phát động, chỉ thấy nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu Ba Tang. Toàn thân Ba Tang 
run lên bần bật, Trác Mộc Cường Ba cũng không kìm được, khẽ rùng mình một cái. Kế đó, gã 
trông thấy con sói đó dường như nhếch mép cười lên một cái, sau đó gí mũi trước mặt Ba Tang 
khit khịt, như thể lại cười khẩu một tiếng nữa. Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm, thảm 
nhủ: “Đây coi như là chấp nhận đầu hàng ư?” 


Đúng lúc ấy, Ba Tang lại đột nhiên tấn công, anh bất thình lình ngắng đầu, hai tau đầu mạnh, 
khiến con sói trước mặt ngã lăn ra đất, đồng thời gảm lên: “Ông mày chịu hết nổi rồi!” Anh 
đứng bật dậu, nhằm vào con sói vừa nhốm mình lên, vẫn còn đang ngẩn ra ấu tung một cước 
thật mạnh. Cú đá dồn hết sức lực, hất văng thân hình to lớn của nó ra xa mấy mét. 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ được, con sói trước mặt Ba Tang cũng không ngờ được, nhưng 
lũ sói xung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác. Chân Ba Tang vừa tung ra cú đá ấy, liền có 
hai con sói từ hai bên lao bổ tới, hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi kéo đan nhau lướt vù qua 
trước mặt Ba Tang. Anh vội giơ tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm mất một 
bước. Bóng xám lướt qua, liền có một tia máu tươi bắn vọt ra như mũi tên. 


“Không!” Trác Mộc Cường Ba đã đứng dậy, song cũng không thể nào nhanh hơn lũ sói được, gã 
gầm lên một tiếng, tung ra một quyền, vừa khéo ngăn được một cái bóng xám. Chỉ nghe “bốp” 
một tiếng, nắm đấm Trác Mộc Cường Ba đã trúng ngay vào xương đầu con sói ấy. Con sói xám 
đó cũng không chịu lép vế, vừa lộn nhào một vòng trên không, chân sau vừa đạp mạnh một cú. 
Trác Mộc Cường Ba tuy đã lùi lại rất nhanh, nhưng vuốt sói vẫn cào rách cả ba lớp quần áo trên 
người gã, để lại trên ngực ba vệt rõ sâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bóng xám 
chạm đất, ngoảnh đầu lại nhìn, một cái bóng khác biến hướng trên không, còn con sói bị Ba 
Tang đá trúng kia vẫn đang lăn tròn dưới đất. Trác Mộc Cường Ba ngửa người ra sau, vết cào 
trên ngực rỉ máu, cái gói nhỏ trong ngực bay lên không trung, tấm ảnh, thanh kiếm nhỏ, hạt 
châu bắn tung tóe. Những con sói khác đều hằm hè muốn lao lên, có hai con đã bắt đầu tăng 
tốc. Ba Tang một tau ôm chặt cổ, một vòi máu bắn phọt qua những kẽ tau. 


Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một cảnh 
tượng tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó, khi ngửa người về phía sau, gã thình lình vươn tay ra, 
chuẩn xác chụp lấu cây sáo xương giữa đống đồ vật văng tứ tán, rồi không chút do dự, đưa lên 


Trang 2.136/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


miệng thổi thật mạnh. Thật may là trong lúc cuống cuồng ấy, cây sáo không bị cầm ngược, phát 
ra một thứ âm thanh bi thiết cô độc. Tiếng kêu réo rắt ấu, tựa như có một thứ ma lực, đàn sói đã 
bắt đầu tăng tốc lao đến đều dừng cả lại, con sói chạy nhanh nhất đã tung mình lao lên, nghe 
thấy tiếng sáo liền thu vuốt sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng Trác Mộc Cường Ba, rồi 
ngoảnh đầu lại nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trác Mộc Cường Ba cứng đờ cả người, 
chỉ thấu khí lạnh ở bốn phía xung quanh thấm vào vết thương trên ngực, lan tỏa đi khắp tứ chỉ 
mình mẩu. 


“Tiếng gọi của sói thống lĩnh,” gã đã hoàn toàn quên béng đi mất, lũ sói ở đây không giống đàn 
sói bọn gã gặp phải trên núi tuyết. Không ngờ bọn sói này đều hiểu được tiếng gọi của sói thống 
lĩnh! Tiếng sáo xương vừa cất lên, toàn bộ bọn chúng đều dừng cả lại, thậm chí cả hai con sói bị 
Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đánh văng ra xa, cũng chỉ ngọ nguậy đứng lên, rồi không phản 
kháng gì nữa. Thoát cái, hơn hai chục con sói đã hậm hực biến mất trong màn sương. Mấy con 
sói cường tráng nhất đi sau cùng, giống như cảnh sát đang xua đám đông bu lại xem vụ việc gì 
đó vậy, không ngừng hướng về phía những con không chịu bỏ đi, phát ra những tiếng gầm uụ 
hiếp, giống như đang nói: “Đi đi, đi đi, chẳng có gì xem cả, đi đi, nhanh lên...” 


Một con sói còn liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang nói: “Ngươi 
có cái đó, sao không lấy ra từ sớm đi cho rồi?” 


Trác Mộc Cường Ba chẳng nghĩ được nhiều đến thế, lũ sói còn chưa đi hết, gã đã vội chạu về 
phía Ba Tang. Sắc mặt Ba Tang tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấu 
Trác Mộc Cường Ba bước đến, gương mặt anh nở ra một nụ cười thê thảm: “Lũ sói này đáng sợ 
thật, một đòn là chí mạng luôn. ” 


Trác Mộc Cường Ba tuy không hiểu nghề y, song thoáng nhìn đã nhận ra, động mạch cổ của Ba 
Tang đã bị vuốt sói cào rách, căn bản không thể cầm máu được. Gã run giọng gào lên: “Tại 
sao?” 


Trang 2.137⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 22: Ba Tang Đy Sinh - Chia Câm Ba 
Đưởng 


Dưới sự hướng dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba từ từ nhắm mắt lại, đối với Mật tu, 
gã lại hiểu sâu thêm một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay 
đổi môi trường bên trong cơ thể mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn thiết lập được 
một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp người ta nhận biết được cảm giác 
gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuyển dời... rất giống với cảm giác của 
gã khi vừa giải trừ được cổ độc: không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những 
hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió... 


Trong mắt Ba Tang lộ ra vẻ hung hãn, kiên định nói: “Tuyệt đối, không bao giờ, đầu hàng cùng 
một kẻ địch, hai lần!” 


Trác Mộc Cường Ba không hề biết rằng, Ba Tang quù xuống, sụp lạy như thế chỉ là để thị phạm 
cho gã xem, nói cho gã biết khi phải sống sót bằng mọi giá thì cần làm như thế nào. Vào 
khoảnh khắc hai gối quò chạm đất ấy, anh đã từ bỏ mọi ý định cầu sinh rồi. Trác Mộc Cường Ba 
luống cuống giúp Ba Tang ấn chặt vết thương trên động mạch cổ lại, nhưng máu vẫn chảy như 
suối, nguồn sống vẫn ào ào xông qua rào cản của những ngón tay, tràn hết ra ngoài cơ thể. Ánh 
mắt Ba Tang đã bắt đầu tản mác. Trác Mộc Cường Ba vừa cuống quứt dùng một tay bới tung 
hộp đựng đồ cấp cứu trong ba lô, vừa lớn giọng gào lên: “Ba Tang, Ba Tang, đừng ngủil Phải 
kiên trì!” 


Không ngờ, Ba Tang đầy tay gã ra, loạng choạng bước sang bên cạnh, máu phun ra lại càng 
nhiều hơn, đi tới đâu, máu đỏ thẫm tới đó. 


“Anh định đi đâu?” Trác Mộc Cường Ba vội đỡ lấy Ba Tang. Ba Tang chỉ vào tảng đá cao ngang 
người ngay bên cạnh, Trác Mộc Cường Ba liền đỡ anh dựa vào đó, dưới chân tảng đá chỉ trong 
giây lát đã bị máu nhuộm đỏ tươi. 

“Anh việc gì phải lo cho tôi? Chính tôi đã bán đứng tất cả mọi người mài” 

“Đừng nói bậy...” Trác Mộc Cường Ba run rấy lấu ra vải xô, băng gạc, bông, đoạn nói: “Suốt 
chặng đường đến đây, anh đã làm gì, tôi đều không hề quên. Trong mắt tôi, anh chưa hề làm 
chuyện gì có lỗi với mọi người cả. Anh là người lính ưu tú nhất mà tôi biết. Anh không thể ngã 
xuống ở đây được, chúng ta sắp thành công rồi, chỉ còn cách Bạc Ba La thần miếu có một bước 
nữa thôi. Cố lên!” 


Cục bông rịt vào vết thương, lập tức biến thành màu đỏ, băng gạc ấn lên, cũng ngay tức thì bị 
nhuộm đỏ. Ảnh mắt lạnh lẽo của Ba Tang cuối cùng cũng thấp thoáng hiện lên vẻ ấm áp, anh 
mỉm cười nói: “Cường Ba thiếu gia, anh thật sự, thật sự tha thứ cho tôi?” 


Trác Mộc Cường Ba gật mạnh đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi tha thứ cho anh... anh phải cố 
lên!” 


Bàn tau Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được một cách rõ ràng, máu đã chảy ra ít hơn, nhưng 


Trang 2.138/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không phải vì gã cảm máu hiệu quả, mà là, máu trong cơ thể Ba Tang, không còn nhiều nữa. 
Ba Tang không nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba nữa, cả người dựa lên tảng đá, hai 
chân run rấu song vẫn kiên cường đứng thẳng, không chịu nằm xuống. Anh ngước mắt nhìn vào 
màn sương thăm thẳm, thản nhiên nói: “Mười mấy năm trước, lẽ ra tôi đã chết trong miệng sói 
rồi. Mang theo nỗi nhục nhã sống đến ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành những việc mình cần 
phải làm, giờ chết ở đây, cũng coi như đã trở lại chốn đi về của mình. Cường Ba thiếu gia, từ 
nay, phải dựa vào bản thân anh rồi, Ba Tang chỉ có thể cùng anh đi tới đây thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba run giọng trách móc: “Ba Tang, không được dễ dàng từ bỏ như thế! Không 
phải anh đã hứa với anh trai mình là sẽ cùng tôi đi hết chặng đường này hay sao? Không được 
đào ngũ như vậy!” 


Ba Tang cười khổ nói: “Cường Ba thiếu gia, con người ta sống ở trên đời, nhất định phải dựa 
vào bản thân mình! Nơi này đã chôn xác tất cả chiến hữu của tôi, có thể trở lại đâu, có thể ở bên 
bọn họ, tôi... tôi rất vui... thực sự rất vui...” Trước mắt anh chợt hiện ra những gương mặt thân 
quen ấu, họ đang mỉm cười, vào sinh ra tử... “Được quen với anh thật là một điều may mắn, 
Cường Ba thiếu gia, chính anh, đã cho tôi đi một quãng đường có ú nghĩa nhất trong cuộc đời 
mình.” Ba Tang ngoảnh đầu lại, mỉm cười với Trác Mộc Cường Ba, chừng như còn muốn nói gì 
đó nữa, song không thể cất lời, hơi thở yếu dẫn, mạch cũng từ từ ngưng đập, nhưng anh vẫn cố 
chấp đứng dựa vào tảng đá, không chịu nằm xuống. 


Dòng máu dinh dính len qua kẽ tau đã ngừng chảy, Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhìn Ba 
Tang, chỉ thấy Ba Tang đang mỉm cười nhìn gã. “Ba Tang! Ba Tang!” Gã khẽ gọi hai tiếng, rồi 
thình lình gầm lên: “Ba Tang!” 


Nhưng Ba Tang không trả lời nữa, im lìm như bức tượng được khảm chặt vào đá núi. Trác Mộc 
Cường Ba chống tay lên tảng đá, gió lạnh se sắt thổi qua, sương mù mờ mịt, giữa trời đất bao la, 
lại chỉ còn một mình gã. Gã nhìn gương mặt không còn lạnh lẽo, nhìn nụ cười ấm áp như làn 
gió xuân trên môi Ba Tang, chảm chậm, từ từ, dường như gã đã hiểu ra, bèn cúi đầu lặng lẽ nói: 
“Anh tìm được hạnh phúc của mình rồi phải không? Ba Tang!” 


Trong gió phảng phất vẫn còn tiếng nói văng vắng: “Cường Ba thiếu gia, con người ta sống ở 
trên đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình!” 


Trong gió lạnh, thân thể Ba Tang nhanh chóng cứng đờ, tựa như đã biến thành một phần của 
tảng đá ấy. Trác Mộc Cường Ba vác về một đống đá vụn, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vùi lấp lên 
thi thể Ba Tang. Không có nhiều thời gian để đau khổ nhớ nhung, lại càng không thể dừng lại, 
gã còn phải đi tìm bọn Mẫn Mẫn và Nhạc Dương. 


Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô của mình và Ba Tang, đưa mắt nhìn đống đá 
một lần cuối, vệt máu kia, chính là bia mộ. Đoạn, gã sải bước đi thẳng vào giữa màn sương, gió 
nhè nhẹ thổi sau lưng, giọng nói lành lạnh của Ba Tang vẫn văng vắng bên tai: “Con người ta 
sống ở đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình... nhất định phải dựa vào bản thân mình... 
nhất định! Phải dựa vào chính mình!” 


Lúc bị truy đuổi, rõ là trên người mình có thứ có thể xua được lũ sói, vậu mà lại không nhớ ra, 
khiến Ba Tang vì vậu mà thiệt mạng... gió lạnh quất vào mặt, sương mù che trước mắt, Trác 
Mộc Cường Ba đeo trên lưng ba lô của hai người, một mình lầm lũi bước đi, trong lòng dâng trào 
lên một niềm ân hận. Dọc đường, gã cũng lấy cây sáo xương của ba anh em sói xám đó tặng 


Trang 2.139/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cho mình thổi thử mấy lần, nhưng không như trong truyền thuyết, bầy sói không hề chạy đến 
giúp sức, mà ngược lại, chẳng có con sói nào chịu lộ diện cả. 


Trác Mộc Cường Ba không nản lòng, vì âm thanh gã thổi ra, lần nào cũng trầm trầm u uất, chứ 
không cao vút lên như lần đó Cương Nhật Phổ Bạc thổi. Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ, 
cây sáo thoạt nhìn trông tưởng đơn giản, lại còn phải có kỹ xảo đặc biệt mới thổi được, sớm biết 
vậy thì khi đó đã học hỏi của Cương Nhật Phổ Bạc rồi. Gã tin chắc rằng, chỉ cần mình có thể 
thổi ra được âm thanh giống như Cương Nhật Phổ Bạc lần đó, phát ra tiếng gọi thực sự của sói 
thống lĩnh, thì lũ sói đáng sợ kia sẽ đứng về phía mình! 


Cứ vậy, Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa thổi câu sáo xương kỳ dị đó. Khoảng hơn hai mươi phút 
sau, Trác Mộc Cường Ba cứ thử thổi hết lần này đến lần khác, trong màn sương rốt cuộc cũng 
có phản ứng. Có âm thanh do vật thể đang di chuuển với tốc độ cao vắng đến. Gã phảng phất 
trông thấu, một con sói mạnh mẽ, đang chạy xuyên qua màn sương đến với mình. 


Màn sương mờ mờ hiện lên những đường nét uuến chuyển, Trác Mộc Cường Ba chăm chú nhìn 
vào cái bóng đang tiến lại phía mình với tốc độ khá cao kia. Trước khi lộ hắn khỏi màn sương, 
cái bóng ấy bật cao, rồi vươn hai tay ra như đại bàng sải cánh, lộn một vòng, hạ xuống đất. Trác 
Mộc Cường Ba cả mừng, bởi vì, đó không phải là sói. 


Sau mấy lượt nhấp nhô, người kia dừng lại trước mặt Trác Mộc Cường Ba, là Lữ Cánh Naml 


Lúc này, Lữ Cánh Nam không đeo ba lô, hành trang gọn nhẹ, tóc buông xõa, nét mặt cảnh 
giác. Trong khoảnh khắc ấy, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến cảm giác khi gã lần đầu tiên gặp 
cô, đó là một con chim ưng hùng cứ trên lãnh địa của mình, một con báo cái đang ấn giấu hành 
tung trước lúc xổ tới con mồi. 


Sau khi chắc chắn xung quanh Trác Mộc Cường Ba không có lũ sói, Lữ Cánh Nam mới khe khẽ 
thở hắt ra một tiếng, cô nhìn hai cái ba lô sau lưng Trác Mộc Cường Ba, hỏi: “Ba Tang...” 


Trác Mộc Cường Ba cúi đầu ủ rũ: “Hy sinh rồi.” 


Lữ Cánh Nam cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của gã. Trầm mặt giây lát, Trác 
Mộc Cường Ba hỏi lại: “Phía cô ổn chứ?” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu đáp: “Bọn sói rất giảo hoạt, chúng tôi bị ép phải tách ra. Mẫn Mẫn không 
sao, có pháp sư À La đi với cô ấy rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam một lượt, ngoài bộ quần áo lấm tấm vết máu 
và mái tóc hơi bù xù, trên người cô không còn gì khác nữa, đừng nói là súng, cả dao găm cũng 
không thấy đâu cả. Gã lấy làm lạ hỏi: “Ba lô của cô đâu?” 


“Bỏ rồi.” Lữ Cánh Nam bình tĩnh đáp: “Trước khi tản ra, nghe có tiếng sói tru vang lên liên hồi 
bất tận, pháp sư Á La e rằng có biến, sau khi tách ra, tôi bèn chạy lại phía đó xem thử. Tốc độ 
tấn công của lũ sói nàu rất kinh khủng, để tiện tránh né, tôi đành phải vứt bỏ ba lô, về sau lại 
gặp phải mấy con sói trên đường, dùng hết cả vũ khí đạn dược.” 


Trác Mộc Cường Ba sực hiểu tất cả. Thì ra, bọn họ nghe thấy tiếng tru tập hợp của lũ sói, lo 
lắng cho sự an nguy của mình và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tách ra, đơn thân độc mã đi cứu 
viện. Vì thời gian gấp gáp, lại phải né tránh sự tấn công của bọn sói, cô đành vứt bỏ ba lô. Phải 


Trang 2.140/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


biết rằng, trong hoàn cảnh này, vứt bỏ ba lô gần như đồng nghĩa với vứt bỏ vũ khí lợi hại nhất để 
giữ lấu mạng sống cho bản thân, nếu Lữ Cánh Nam không tìm thấu mình giữa màn sương mù 
mờ mịt nàu, thì cô chỉ còn một con đường chết mà thôi. Đồng thời, họ còn để người mạnh nhất 
trong đội là pháp sư Á La ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn. Nhìn Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba thật 
không biết nên nói gì cho phải nữa. 


Có điều, tình hình khẩn thiết trước mắt cũng không để cho gã nói được gì. Lữ Cánh Nam chụp 
lấy tau gã, nói: “Đi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp với pháp sư, chỗ này thực sự quá nguụ 
hiểm.” 


Không hiểu vì sao, khi bàn tau Lữ Cánh Nam nắm lấu cổ tay gã, Trác Mộc Cường Ba chợt cảm 
thấy rất an toàn. 


Cảm giác thì cảm giác, song Trác Mộc Cường Ba vẫn đưa một ít trang bị cho Lữ Cánh Nam 
mang lên người. Nơi này là lãnh địa của loài sói, nếu cứ tay không đối địch, dẫu là người đàn bà 
thép như cô, cũng sẽ bị móng vuốt và răng nanh của chúng xé tan thành mảnh vụn. Đặc biệt là 
những vết máu bám trên y phục Lữ Cánh Nam kia, rõ ràng là cô đã ra tay hạ độc thủ với lũ sói 
rồi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. 


Nằm ngoài dự liệu của Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam cũng chọn các vũ khí giống hệt gã và 
Ba Tang, một tay cầm súng lục, một tay cảm đao. Cô cầm thanh đao lưỡi cong của Ba Tang lên 
ước lượng, vung qua vung lại, cảm giác không thuận lắm, bèn trả cho Trác Mộc Cường Ba, rồi 
lấy con dao găm của gã, vuốt vuốt tóc, nhoẻn miệng mỉm cười, đi lên trước dẫn đường. 


Nhưng trong màn sương mịt mùng ấy, đừng nói là tìm người, muốn tìm phương hướng chính xác 
cũng cực kù khó khăn, mới được một lúc, Lữ Cánh Nam nhanh chóng phát hiện ra bọn họ đang 
đi vòng vòng, không thể nào xác định được phương hướng tập hợp với pháp sư Á La. Thấy trời 
có vẻ tối dẫn, sương mù mỗi lúc thêm dày đặc, hai người buộc phải tạm gác việc tìm đường, 
chuuển mục tiêu sang tìm một nơi nào có thể tạm nương náu qua đêm. 


Một lúc sau, Lữ Cánh Nam tìm được một chỗ khá ổn, hai tảng đá lớn nằm sát cạnh nhau. Khối 
đá sau lưng cao chừng mười mấy mét, chắc là lũ sói không lên được, hai bên trái phải đều không 
có chướng ngại vật gì lớn, mà quan trọng nhất là, phía trước không xa có mấy cây khô, có thể 
dùng làm củi đốt. Hai người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đốt một đống lửa. Mới đầu Trác 
Mộc Cường Ba còn lo lắng ánh lửa sẽ khiến họ bị lộ vị trí, nhưng Lữ Cánh Nam bảo, trong màn 
sương mù này, không đến gần trong khoảng một trăm mét thì không thể thấy được ánh lửa. Sau 
đó, Trác Mộc Cường Ba kể lại cảnh ngộ của gã và Ba Tang, Lữ Cánh Nam cũng nói sơ qua tình 
hình phía bên mình, về đại để cũng khá giống nhau, cũng không ngoài việc bị lũ sói dồn ép, sau 
đó lại mắc phải mưu hèn kế hiểm của chúng... 


Sau cùng, Trác Mộc Cường Ba mới kể chuyện cây sáo xương mà ba anh em sói xám cho gã. Lữ 
Cánh Nam bảo, cô biết, cô chính là lần theo tiếng sáo đó nên mới tìm thấy gã. Nhưng khi Trác 
Mộc Cường Ba bảo, thổi sáo có thể khiến lũ sói rút lui, Lữ Cánh Nam liền trầm ngâm suy nghĩ 
một lúc lâu, sau đó mới khẳng định với Trác Mộc Cường Ba: “Nói vậy thì, lũ sói ấu, không phải 
hoàn toàn hành động theo chỉ thị của tên Thao thú sư ấy phải không?” 


Trác Mộc Cường Ba chẳng để tâm chuyện này lắm, mặc kệ lũ sói ấy có nghe theo chỉ thị của 
tên Thao thú sư kia hay không, thì Ba Tang cũng đã chết rồi. 


Trang 2.141/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba chưa lĩnh hội được ú của mình, liền chỉ dẫn: “Nếu lũ sói 
không nghe theo mệnh lệnh của tên Thao thú sư ấy, vậy thì bên trong chắc chắn là có nguyên 
nhân đặc biệt. Không cần biết là tên Thao thú sư đó chưa tìm được chất thông tin thích hợp, hay 
lũ sói căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi những trò của hắn, tóm lại, nếu Thao thú sư không 
thể khống chế được lũ sói, vậy thì bọn Merkin cũng chỉ có ba tên mà thôi, không phải là mạnh 
lắm.” 


Lần này Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ra, phải rồi, sức mạnh của tên Thao thú sư đó nằm ở lũ 
sói, nếu lũ sói không nghe theo lệnh hắn, vậy thì tên đó thành ra vô dụng. Vả lại, bản thân Thao 
thú sư cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ, hắn ta cầm chắc có thể điều khiển tất cả các loài 
động vật hay sao? Nhất định cũng có lúc hắn phải thất bại chứ? Để khống chế thành công một 
loài động vật, hắn sẽ phải không ngừng thử nghiệm, mà trước mắt, hiển nhiên là tên Thao thú 
sư ấu vẫn chưa tìm ra được cách khống chế hiệu quả. Vì vậy, bọn Merkin không phải là vô địch, 
tạm thời bọn gã vẫn an toàn. 


Cùng lúc ấy, bọn Merkin cũng ngồi quanh một đống lửa. Soares nhìn chằm chằm vào màn 
sương u ám, nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đang hiện lên trong đầu ụ 
lúc nàu. Merkin ở bên cạnh nói: “Xem ra, lũ sói cũng không mạnh như anh nghĩ, khéo có khi đã 
bị tiêu diệt hết cả rồi cũng nên.” 


Max cũng lên tiếng phụ họa: “Lại còn không à, bọn Trác Mộc Cường Ba ấy còn nhặt được vũ 
khí của chúng ta cơ mà. ” 


Soares lắc đầu: “Nhưng hai người đừng quên, nếu truyền thuyết đúng sự thật, thì nơi nàu chính 
là vương quốc của sói. Lũ sói ở đâu, không chỉ có một đàn sói mà chúng ta gặp phải đó thôi đâu, 
mà là hàng nghìn hàng vạn con. Dù lũ sói nàu đều không đáng sợ, thì vẫn còn những người Qua 
Ba ở sau lưng điều khiển chúng, không phải vậu sao?” Giọng Soares không giấu nổi niềm hưng 
phấn, y thật sự rất muốn nhìn thấy nguồn gốc của chức nghiệp Thao thú sư nàw... bộ tộc Qua 
Ba, dù không gặp được người Qua Ba trong truyền thuyết, thì nếu tìm thấy văn thư của họ để 
lại, mang về nghiên cứu một phen cũng là điều rất tốt. 


Max đột nhiên cũng hứng thú hỏi: “Phải rồi, ông Soares này, nếu Thao thú sư của người Qua 
Ba đấu với ông, lũ sói sẽ nghe theo ai nhỉ?” 


“Ừm...” Vấn đề này không dễ trả lời, Soares ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Mỗi bên đều có những 
điểm đặc sắc riêng, có lẽ... phần thắng của họ lớn hơn một chút. Có điều, dù bọn sói đó không 
nghe lệnh tôi, tôi cũng có cách khiến chúng không thể lại gần chúng ta, về mặt này thì các 
người có thể yên tâm.” Giọng Soares nghe tràn trẻ tự tin. 


Merkin cũng đứng lên, tự tin nói: “Yên tâm đi, không có người Qua Ba gì cả đâu. Kahn, nếu anh 
có thể khống chế được lũ sói, vậu thì ở tầng bình đài nàu, chúng ta không còn đối thủ nữa rồi.” 


Lời vừa dứt, trong sương mù chợt vang lên tiếng vù vù, hai con sói một xám một đen chạy thẳng 
tới. Ba người cũng không quá căng thẳng, giống như mọi khi, hai con sói ấy dừng lại cách xa 
đống lửa, cuộn mình nằm xuống. Merkin lầm bẩm: “Chỉ có hai con quay lại, những con khác 
đều bị thịt hết rồi à?” 


Soares lắc đầu: “Không phải, chúng không bị thương... có người!” Trong sương mù, có người 
dùng tiếng Anh nói: “Tôi đâu.” 


Trang 2.142/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Max đột nhiên cảm súng đứng bật dậy, chắn trước mặt Merkin, bộ dạng như thể muốn liều mình 
bảo vệ ông chủ, trung can nghĩa đảm. Merkin bực bội gạt hắn sang một bên, ai chẳng biết người 
mới xuất hiện kia là ai, thằng nhãi nhép nhà mày còn cẩm súng lên giả bộ cái gì nữa chứ? Kế 
đó, y lại đổi một bộ mặt tươi cười, bước lên nói: “Đến rồi hả.” 

Người kia từ từ lộ ra khỏi sương mù, gật gật đầu với Merkin, sau đó quay sang hằn học nhìn 
Soares: “Cái thứ ông đưa tôi hình như chẳng hiệu quả gì hết? Suút chút nữa là bị lũ sói xé xác ra 
rồi. 


“Cậu vẫn bình yên vô sự đấy thôi!” Soares nhe răng cười, dùng tiếng Anh đáp lại. 


Max bĩu môi, hậm hực cất súng đi, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ: “Cậu vất vả quá, Nhạc Dương, 
nào, lại đâu, cho chúng tôi xem, cậu mang về thứ gì nào?” 


Nhạc Dương ung dung ném ba lô của mình qua: “Bắt lấy!” 


Thứ đầu tiên Max lấy ra khỏi ba lô, chính là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân. Hai mắt 
Merkin sáng bừng lên, chỉ nghe y nói: “Tốt lắm, từ lâu ta đã muốn xem trong cái máy tính nàu 
chứa đựng bí mật gì rồi!” 


Ở một nơi cách đó rất xa, trước một đống lửa khác, pháp sư Á La ngồi lặng lẽ như lão tăng 
nhập định, còn Mẫn Mẫn thì dùng một cành cây khẻu khểu đống lửa, lắm bẩm nói: “Pháp sư, 
ông nói xem, chị Cánh Nam có tìm được Cường Ba không nhỉ? Họ không có chuyện gì chứ? 
Nhạc Dương chắc không sao chứ?” 


Pháp sư Á La nhắm mắt đáp: “Bầu sói rút đi, chắc chắn là có nguyên nhân. Ở nơi này, chỉ cần 
lũ sói không chủ động tấn công chúng ta, thì hụ vọng sống sót là rất lớn.” 


“Vậu... ngàu mai chúng ta đi tìm Cường Ba nhé... ” 


“Không được!” Pháp sư Á La nói như chém đỉnh chặt sắt: “Ở nơi sương mù che phủ khắp chốn 
thế này, người đi tìm người, sẽ chỉ tìm thấu người chết thôi. Vả lại, có khả năng chúng ta không 
tìm được Cường Ba thiếu gia, mà ngược lại tìm được bọn Merkin.” 


“Vậu chúng ta ở đây đợi họ à?” 


“Cũng không được,” pháp sư Á La lắc đầu. kôi vùng đất chỉ có sương mù này, con người như hạt 
cát trong biển khơi, mà chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tắm xa, dù ở lại đây đợi thì cơ hội 
họ tìm thấy chúng ta cũng rất mong manh.” 


“Vậu... vậu phải làm sao bây giờ?” Hai mắt Mẫn Mẫn đã đỏ lựng lên. 


Pháp sư Á La nhẹ nhàng nói: “Đừng nôn nóng, số mệnh tự có pháp duyên mầu nhiệm, chúng 


ta... cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. 


Trang 2.143/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 23: Phụ Nữ Và Wa Quỷ 


Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, Trác Mộc Cường Ba và Lữ 
Cánh Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc, động tác và nét mặt của hai người 
gần như giống hệt nhau, nếu không thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa, thì cũng ngước lên nhìn nhau 
một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, chỉ có đống lửa bập bùng, hắt lên làm gương mặt hai người đỏ 
bừng. 


Cứ như vậy đến nửa đêm, Lữ Cánh Nam mới lên tiếng: “Anh nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay để 
tôi trông chừng cho.” 


“Không.” Trác Mộc Cường Ba lập tức nói. “Hôm nay cô bôn ba cả ngày rồi, cô đi nghỉ đi, để tôi 
trông là được rồi.” 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không cần phải tranh chấp, cứ làm như tôi nói đi. Ba tiếng đầu tôi thức 
canh, anh ngủ. Sau đó tôi sẽ đánh thức anh dậy, chúng ta đổi ca.” Trác Mộc Cường Ba còn định 
nói gì đó, nhưng Lữ Cánh Nam đã tiếp lời: “Nói theo cách của Mật tu giả chúng tôi, trước giờ 
Tú, thuộc Âm. Trong khoảng thời gian nàu, những nữ Mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn.” 


Lữ Cánh Nam đã nói thế, Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng có lý lẽ gì phản đối được, bởi gã vốn 
chẳng biết gì về Mật tu cả. Gã không dùng đến túi ngủ, mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn 
xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng, gã liếc nhìn Lữ Cánh Nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, 
gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng lại khiến gã thấu an tâm khôn tả, giây lát sau, gã đã ngủ thiếp 
đi. 


Đêm đó, Trác Mộc Cường Ba nằm mơ. Trong mơ, gã nhớ lại những chuyện lặt vặt của Ba Tang 
lúc còn sống. Cảnh tượng hiện lên cuối cùng là cuộc nói chuyện dưới ánh trăng ở Matxcova, Ba 
Tang ôm chặt lấy gã, nở một nụ cười hiếm hoi, nói: “Đi đây, bảo trọng.” 


Trác Mộc Cường Ba kêu lên: “Anh đi đâu vậy?” 


Ba Tang chỉ cười cười không đáp, thân hình khuất xa dần. Trác Mộc Cường Ba giật mình sực 
tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấu sắc trời trắng như bụng cá. Đống lửa đêm qua đã tắt, chỉ còn làn khói 
nhè nhẹ lan tỏa xung quanh. Trác Mộc Cường Ba giận lắm, không ngờ Lữ Cánh Nam lại không 
gọi gã dậu, nhưng vừa nhồm người lên, gã thấu cô dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai mắt nhắm 
nghiền, mặt đỏ ửng. Không hiểu vì sao, Trác Mộc Cường Ba bỗng thấy tim mình thắt lại, dường 
như phát giác ra điều gì đó không ổn, vội vàng lỗm cổm bò dậy đến bên cạnh cô. “Lữ Cánh 
Naml” Trác Mộc Cường Ba gọi, thấy không có phản ứng gì, gã lại lớn tiếng hơn: “Lữ Cánh 
Nam!” Vẫn không có phản ứng, gã liền đặt tay lên trán cô, nóng quát Một cơn gió lạnh ùa tới 
khiến Trác Mộc Cường Ba không khỏi rùng mình, bấy giờ mới phát hiện, chỗ mình ngủ nằm 
trong hõm giữa hai khối đá khổng lô, còn Lữ Cánh Nam thì ngồi ngay đầu gió. Cả một đêm dài, 
cô đều dùng thân thể mình che chắn không cho gió lạnh lùa vào bên trong hõm đá. 


Lữ Cánh Nam ngã bệnh, tuy rằng phản ứng đầu tiên của Trác Mộc Cường Ba là, không thể nào 
vậu được, nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay, khiến gã không sao giấu nổi sự 
hoảng loạn trong lòng. Có lẽ, tại ngàu hôm qua cô đã quá mệt mỏi, đến tối lại trúng gió... Tóm 


Trang 2.144/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lại, Lữ Cánh Nam đã bệnh thật rồi. 


Trác Mộc Cường Ba ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, thầm nhủ: “Ngốc quá, việc gì phải ngồi cách 
xa tôi thếT[” 


Bị thay đổi tư thế, Lữ Cánh Nam giật mình tỉnh giấc, cô dường như muốn đấu Trác Mộc Cường 
Ba ra, nhưng tau chân đều mềm nhũn vếu ớt. Cô vừa đấy, vừa gắng sức nói: “Tỉnh rồi à. Chúng 
ta đi thôi...” Chỉ là, thân thể ốm vếu, ngữ điệu không còn vang vang mạnh mẽ như trước, ngược 
lại còn toát lên một vẻ dịu dàng nũng nịu lạ thường. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ hơi dồn sức vào cánh tay đã khiến Lữ Cánh Nam không nhúc nhích gì 
được. Gã lắng lặng nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, đúng vậy, người phụ nữ ấu đang 
nằm trong lòng gã, một cô gái có đôi má hồng, mắt phượng mày ngài, hơi thở thơm như lan 
như huệ, thân thể mềm như chú mèo con, khoảnh khắc ấu, cô đã gỡ bỏ mọi thứ áo giáp che 
đậy trên người mình xuống, cô không còn là người đàn bà thép, cũng không phải là Thạch Quan 
âm[(16], cô chỉ là một người đàn bà, chỉ là một người đàn bà, chỉ có vậu mà thôi, “Không được, 
hôm nay chúng ta không đi đâu cả!” Trác Mộc Cường Ba kiên quyết nói. 


Lữ Cánh Nam bất an ngọ nguậy mấy lượt, nhưng sau khi phát hiện ra dù thế nào mình cũng 
không thể thoát khỏi vòng tay của Trác Mộc Cường Ba, liền không nhúc nhích thêm nữa, chỉ 
lắng lặng ngước nhìn gương mặt kiên nghị thân quen ấu. Trong lòng cô lúc nàu là một thứ cảm 
giác pha lẫn giữa hoan hỉ và bi thương, hơn ba mươi năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một 
gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường Ba thiếu gia, anh có biết, ở một 
góc khuất nẻo nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người, vẫn luôn chăm chú dõi theo 
anh... 


Trác Mộc Cường Ba một tay ôm lấu Lữ Cánh Nam, một tay lục tìm thuốc men trong ba lô. Gã 
hết sức cần thận cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc thật kỹ, rồi mới chọn ra các loại thuốc 
tiêm, thuốc uống thích hợp, thứ gì không chắc chắn, lại bảo Lữ Cánh Nam đích thân kiểm tra 
thêm một lượt. 


Trác Mộc Cường Ba tiêm và bón thuốc cho Lữ Cánh Nam xong, không có nước đá, nhưng giữa 
màn sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, chỉ cần lấu mảnh vải bọc bên ngoài hòn đá là cũng 
có thể hạ nhiệt rất hiệu quả. Đây đều là những tri thức Lữ Cánh Nam dạy gã hồi trước, bản thân 
Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ lại có một ngày gã sẽ dùng những gì học được giúp đỡ Lữ 
Cánh Nam. 


Người bệnh ăn uống không ngon miệng, Trác Mộc Cường Ba sợ Lữ Cánh Nam khó nuốt trôi 
nổi thực phẩm nén, liền dùng số nước ít ỏi còn lại của họ hòa tan các viên thực phẩm ra thành 
dạng hồ nhão, rồi mới đút cho cô ăn. Bận rộn cả buổi sáng, thấy cũng sắp hết nửa ngày, Trác 
Mộc Cường Ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối, gã sợ Lữ Cánh Nam bị sói tấn công, liền đặt 
cây sáo xương ngay bên cạnh cô, rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản xung quanh, mỗi lần đi chỉ chặt 
vài cành củi rồi lại quay về, quành đi quành lại bao nhiêu lượt cũng không sao, chỉ cần Lữ Cánh 
Nam an toàn là được. 


Nhìn đống củi chất lên như ngọn núi nhỏ, Trác Mộc Cường Ba quệt mồ hôi rịn ra trên trán, 
thầm nhủ, như vậy là đủ dùng cho đêm nay rồi. Gã ngoảnh đầu lại, thấu Lữ Cánh Nam đang mở 
mắt, như cười mà không phải cười nhìn mình. Trác Mộc Cường Ba bước lại gần, hỏi: “Thấy đỡ 
hơn chưa?” 


Trang 2.145/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, chờ đợi, chờ đợi bàn tau ấm áp đó phủ lên trán 
mình, chính là thứ cảm giác ấy, hơi thô ráp, nhưng lại có sức mạnh và sự ấm áp lạ kỳ khó tả, 
giống như bàn tay của cha cô thuở bé. 


^s 


*“Bớt sốt hơn hồi sáng nhiều rồi, đến tối tiêm thêm một mũi nữa, ngàu mai sẽ khỏe lại thôi. 
“ml” 


Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, không ngờ Lữ Cánh Nam cũng lại có lúc phát ra tiếng kêu lí 
nhí như muỗi kêu ấu, so với bình thường thật sự đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có 
điều, nghe một tiếng ấy xong, trong lòng gã lại chợt muốn nghe lại thêm lần nữa. 


Mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo, Trác Mộc Cường Ba liền đặt Lữ Cánh Nam nằm lên “chiếc giường” 
dã chiến ghép lại từ hai cái ba lô, có điều, lúc nào ở bên cạnh, gã đều để Lữ Cánh Nam gối đầu 
lên đùi mình. Thuở trước, em gái đã từng nằm như thế, rồi về sau, Mẫn Mẫn cũng từng nằm như 
thế. Lữ Cánh Nam, là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi gã. Vợ cũ của gã cũng chưa bao 
giờ làm vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc, gã và vợ luôn giữ một thái độ vừa phải 
với nhau; con gái gã cũng không, vì khi đó gã quá bận rộn, đến mức thậm chí đối với gã, việc 
con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích. 


Trác Mộc Cường Ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối, bận rộn cả ngày trời, tới khi Lữ Cánh 
Nam bình thản nằm trên đùi, gã mới cảm thấy dường như mình đã quên mất việc gì đấu, nhưng 
đó chỉ là ấn tượng hết sức mơ hồ, rốt cuộc đã quên mất gì nhỉ? Đến khi Lữ Cánh Nam nhắc 
nhở: “Không biết Mẫn Mẫn thế nào rồi nhỉ?” 


“Đúng rồi! Mẫn Mẫn!” Bấy giờ Trác Mộc Cường Ba mới chợt nhớ ra, cả ngày nay gã chỉ mải 
chăm sóc cho người trước mắt, mà quên mất sự an nguy của Mẫn Mẫn, tại sao lại vậu chứ? 
Không thể nào như vậy được! Gã vội hỏi: “Cánh Nam, hôm qua khi cô tách khỏi nhóm, tình 
hình thế nào?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Hôm qua anh đã hỏi rồi màil” Nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt của Trác Mộc 
Cường Ba, nụ cười trên mặt cô từ từ chìm xuống. Cô thở dài nói: “Anh không cần lo cho họ. 
Lúc tách ra, tôi và pháp sư Á La đã hẹn trước rồi, dù có tìm được người hay không, cũng sẽ 
không dừng lại chờ đợi hoặc tìm kiếm. Anh cũng biết đấu, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt 
thế này, cơ hội tìm thấy người gần như là không có. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau ở Bạc Ba La 
thần miếu, chỉ cần chúng ta có thể sống sót ra khỏi nơi nàu, tìm được Bạc Ba La thần miếu, thì 
nhất định sẽ gặp lại được bọn họ.” 


“Vậy thì tốt quá rồi, đợi một hai ngàu nữa bệnh của cô thuyên giảm, chúng ta sẽ lập tức lên 
đường.” Vẻ mừng rỡ của Trác Mộc Cường Ba lộ ra trên nét mặt, ít nhất thì gã cũng biết một 
phương hướng đại thể, tiếp sau đâu chỉ cần vượt qua được khu vực sương mù là xong. Có Lữ 
Cánh Nam ởi cùng, gã tràn trẻ hụ vọng có thể vượt qua được tất cả, tìm thấy Bạc Ba La thần 
miếu. 


Lữ Cánh Nam thấy gã vui mừng như thế, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lầm bẩm nói 
bằng một giọng lí nhí gần như không thể nghe thấy: “Có lẽ, không cần đợi lâu như vậy đâu.” 


Đống lửa lại được đốt lên, cả đêm hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba ôm chặt Lữ Cánh Nam trong 
lòng. Không hiểu tại sao, chỉ cần gã buông Lữ Cánh Nam ra, đặt cô lên cái túi ngủ lạnh lẽo, là 


Trang 2.146/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong lòng lại hết sức hoảng loạn, vì Lữ Cánh Nam không hề nhúc nhích, thậm chí gần như 
không thấy dấu hiệu của hô hấp, giống như... giống như đã chết rồi vậy. Chỉ khi ôm cô vào 
lòng, cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể và hơi thở đều đặn của cô, Trác Mộc Cường Ba mới yên 
tâm phần nào. Có điều, trong đầu gã hoàn toàn không hề có những ú nghĩ khác, khi ôm Lữ 
Cánh Nam, gã cảm giác như thể ôm em gái mình vậy, chỉ có điều hồi xưa, em gái luôn thích cựa 
quậy trong lòng gã, lúc thì cọ cọ trán, lúc lại ngoe nguấy bím tóc, còn cô gái này thì lại cực kù 
ngoan ngoãn, lặng lẽ. Dẫu vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng không dám nhìn vào mắt Lữ Cánh 
Nam, mỗi khi tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa cháy lên từ đôi mắt sâu thẳm ấy đều 
khiến toàn thân gã phát sinh biến hóa, tưởng chừng như chỉ nhìn thêm một phút nữa, mọi thứ 
gã vẫn đang gắng sức khống chế sẽ bị giật tung ra như con ngựa không cương. Bởi vậy, cả đêm 
đó, gã không nhìn đống lửa thì cũng dõi mắt vào màn đêm, cả khi nói chuyện cũng vẫn ngước 
nhìn về cõi xa xăm. Thế nên, hầu hết thời gian, hai người đều chỉ trầm mặc lặng lẽ, cảm nhận 
hơi ấm từ thân thể truyền qua nhau. 


Không biết có phải vì chặt củi mệt mỏi quá, hay vì trong lòng ôm một người, cảm giác rất uên 
ổn, Trác Mộc Cường Ba đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lòng đã 
trống không, ngước nhìn lên... gã chỉ còn biết há hốc miệng kinh ngạc! 


Chỉ thấu Lữ Cánh Nam hôm qua vẫn còn ốm vếu, người mềm nhũn như con thỏ, giờ đang gác 
hai chân lên tảng đá, làm động tác chống đẩy trong tư thế trồng cây chuối ngược, những đường 
nét dưới lớp quần áo kia như thể được rèn từ sắt thép, Trác Mộc Cường Ba dụi dụi mắt, cảm 
giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm trước chỉ tựa một giấc mơ tiếp nối với giấc mơ từ biệt Ba 
Tang đêm trước. Lẽ nào, bây giờ mình mới vừa tỉnh giấc thôi sao? 


Lữ Cánh Nam hình như cũng nhận ra Trác Mộc Cường Ba đã tỉnh, liễển ngắng đầu lên mặt đối 
mặt với gã. Ánh mắt ấu không còn đâu vẻ dịu dàng tha thiết nữa, mà lạnh lẽo như băng giá. Nếu 
bảo là mơ, vậy thì thật sự giấc mơ ấu qua thật rồi, Trác Mộc Cường Ba lầm bẩm như thể tự nói 
với chính mình: “Bệnh... bệnh của cô?” 


Lữ Cánh Nam cong cánh tay lại rồi duỗi ra, bật người lên không, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ 
xuống, trên tóc, trên cổ đều rịn mồ hôi. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nghiêm nghị, gật đầu 
đáp: “Sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy, người đàn bà thép đã trở lại rồi, có điều vậy cũng tốt, hôm qua 
không phải là giấc mơ, tất cả đều thực sự từng xảy ra, gã lấy làm tò mò hỏi: “Cô... cô đang rèn 
luyện hả?” 


Lữ Cánh Nam cởi áo ngoài, lau vết mồ hôi trên da, ngồi xếp bằng, đột nhiên hai tay chập lại, 
xoa mạnh vào nhau, rồi lòng bàn tay áp lên một số bộ vị trên cơ thể. Trác Mộc Cường Ba biết, 
đó là các minh điểm trong Mật tu, một khái niệm khá giống với huyệt đạo của Đông y. Lữ Cánh 
Nam vừa dùng lòng bàn tay xoa lên các huyệt, vừa nói: “Đây là phương pháp trị bệnh của Mật 
tu giả chúng tôi, gọi chung là thể liệu. Có câu, thể gồm trong ngoài, khí có thực hư, bệnh của 
con người, chính là do khí mạch không thông, trong ngoài không thoáng. Y học dùng thuốc, 
chữa bên trong, biến kim, thạch, thảo, mộc thành huyết khí, củng cố cơ thể, bồi bổ căn nguyên; 
còn dùng các thuật khác, thì chủ trị bên ngoài, ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim 
châm, ứ bầm dùng nhiệt... cũng gọi chung là thể liệu. Đây là một phạm trù rất rộng, còn đối với 
Mật tu giả chúng tôi, thể liệu, chính là điều tiết kinh mạch bản thân, dùng khí tuần hoàn, xông 
phá những chỗ bị ứ trệ, muốn đạt được hiệu quả đặc thù nhất định, thì phải cần thêm một số 


Trang 2.147/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


động tác thể dục cường độ mạnh bổ trợ nữa.” 
Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: “Thế tức là vật lý trị liệu phải không?” 


Lữ Cánh Nam đáp: “Cổ nhân gọi là thể liệu, không sai. Người ngày nay gọi là vật lý trị liệu, 
cũng không sai. Có điều, đối với Mật tu giả chúng tôi, thể liệu là danh từ chuyên chỉ phương 
thức sử dụng thể thuật để tự trị bệnh cho mình, chủ yếu là xoa bóp các huyệt đạo khắp cơ thể, 
rồi thực hiện các động tác khác nhau để khai thông kinh mạch, thông kinh hoạt lạc. Kò thực, 
môn Ngũ cầm hí[19] trong Đông y hay các bài quyền trong võ thuật, cũng đều có hiệu quả 
tương tự như thuật thể liệu này của Mật tu giả.” 


Lữ Cánh Nam lại làm các động tác thể liệu đó thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường 
Ba quan sát, thấu cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người, thân thể thực 
hiện các động tác giống như tạo hình tượng Bồ Tát trong Phật giáo, hoặc đứng hoặc ngồi, có lúc 
đứng bằng một chân, có lúc trồng cây chuối, thậm chí uốn lưng, chui đầu qua háng, thoạt nhìn, 
còn tưởng là diễn viên uốn dẻo đang biểu diễn nữa. 


Lữ Cánh Nam kết thúc quá trình thể liệu, thấy Trác Mộc Cường Ba cũng thu dọn xong xuôi ba 
lô, liền nói: “Bệnh của tôi là do không trừ được tà khí bên ngoài, để xâm nhập vào nội thể, giờ 
cũng hòm hòm rồi, hôm nay chúng ta có thể lên đường rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba không nói lời nào, lập tức vác ba lô lên lưng, Lữ Cánh Nam lại nói: “Có 
điều, trước khi đi, chúng ta cần phải phân tích rõ ràng tình hình trước mắt đã.” Cô ngồi xổm 
xuống, tiện tay nhặt mẩu than trong đống lửa đã tắt lụi, vẽ một hình chữ nhật trên nền đất. Trác 
Mộc Cường Ba cũng ngồi xuống bên cạnh. Lữ Cánh Nam nói: “Đây là tầng bình đài thứ ba.” 
Sau đó, cô chấm ba cái chấm ở trên, dưới, giữa ở một đầu hình chữ nhật, lại nói tiếp: “Hôm đó, 
sau khi bị lũ sói khiến cho phải tách ra, tình hình đại thể là thế nàu, ở trên cùng là pháp sư Á La 
và Mẫn Mẫn, Merkin ở giữa, chúng ta ở mé sát với mép bình đài.” 


Trác Mộc Cường Ba gật đầu tán đồng, Lữ Cánh Nam lại tiếp lời: “Trong sương mù dày đặc thế 
này, chúng ta và pháp sư Á La rất khó nhận biết phương hướng, chắc chắn nhất, không gì bằng 
đi men theo vách núi và mép bình đài, nhưng...” cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật đi, 
bôi thành một đường gấp khúc dạng sóng, rồi nói tiếp: “Dù là men theo vách núi hay mép bình 
đài, thì cũng đều là đường hình thành trong tự nhiên, không thể thắng băng được, cũng có nghĩa 
là, chúng ta sẽ phải đi vòng rất nhiều, còn bọn Merkin ở giữa...” Lữ Cánh Nam vạch một đường 
thẳng dài từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật, nói: “Bọn chúng có lũ sói dẫn đường, tình huống 
xấu nhất là, chúng sẽ tìm được con đường đi thẳng một mạch tới Bạc Ba La thần miếu, còn tốt 
nhất là, ở giữa tầng bình đìa này có vô số dải đất cao thấp nhấp nhô hình thành bởi dung nham 
núi lửa, như vậy thì đối phương cũng sẽ phải vòng qua vòng lại giống như chúng ta vậy. Nhưng 
vì hôm qua chúng ta đã để lỡ mất cả một ngày, cho dù là theo tình huống tốt nhất, cũng chưa 
chắc đã đuổi kịp được bọn Merkin đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Y cô là?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Chúng ta đang ở gần mép bình đài, nhưng sẽ không hoàn toàn đi vòng vèo 
theo địa hình, mà sẽ đi đường thẳng.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Nhưng đoạn đường phía trước chưa chắc gì đã bằng phẳng, thể nào 
chẳng có chướng ngại vật.” 


Trang 2.148/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nói: “Đây chính là điều tôi đang muốn nói với anh, gặp núi thì trèo núi, gặp vực 
sâu thì đu qua, chỉ có vậy, chúng ta mới có thể đuổi kịp pháp sư Á La và Merkin với tốc độ 
nhanh nhất.” 


Trác Mộc Cường Ba hết sức mơ hồ, tạm thời chưa nói đến việc bọn họ có năng lực gặp núi leo 
núi, gặp vực đu qua hay không, giữa sương mù dày đặc thế này, muốn không bị lạc hướng, cách 
ổn thỏa nhất chính là đi men theo mép bình đài. Điều này khá giống với định luật mê cung 
không trùng lặp mà Lữ Cánh Nam từng dạy họ trước đây, nhưng giờ muốn đi đường thẳng, phải 
làm sao mới đảm bảo được họ sẽ không đi vòng vòng trong sương chứ? 


Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, bèn giải thích: “Về vấn đề phương 
hướng thì không cần phải ngại, tôi đang chuẩn bị dạy anh một phương pháp phân biệt phương 
hướng trong sương mù, phương pháp của các Mật tu giảt” 


Trác Mộc Cường Ba không khỏi phấn chấn tinh thần, phàm là chuyện gì liên quan đến Mật tu, 
cũng đều hết sức thần bí và mạnh mẽ, gã lập tức tập trung lắng nghe cô nói tiếp: “Các loài chim 
di trú mỗi năm đều bau mấy nghìn cây số theo một tuyến đường cố định, loài bướm châu Mỹ, 
sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, thậm chí còn có thể đậu trên cùng một cái câu nghỉ 
ngơi, bọn chúng dựa vào gì để phán đoán phương vị? Hiển nhiên là không phải bằng mắt rồi.” 


“Từ trường.” Những tri thức cơ bản này thì Trác Mộc Cường Ba cũng có đôi chút hiểu biết. 


“Đúng thế.” Lữ Cánh Nam nói: “Hai cực trái đất phát ra đường từ lực, phân bố một cách chuẩn 
xác khắp toàn cầu, giống như đường kinh vĩ tuyến trên quả địa cầu vậu. Những đường từ lực nàu 
dẫn đường cho các loài sinh vật di trú đó còn chuẩn xác hơn hệ thống định vị vệ tỉnh nữa. Mật tu 
giả, không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở và mạch đập, mà cảm tri nhịp sinh học và 
từ trường ở khắp mọi nơi cũng là những ứng dụng cơ bản nhất. Bây giờ, tôi sẽ cho anh biết cảm 
giác của mình, đồng thời hướng dẫn anh cách tìm thấu cảm giác của mình đối với từ trường.” 


Dưới sự hướng dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba từ từ nhắm mắt lại, đối với Mật tu, 
gã lại hiểu sâu thêm một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay 
đổi môi trường bên trong cơ thể mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn thiết lập được 
một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp người ta nhận biết được cảm giác 
gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuuển dời... rất giống với cảm giác của 
gã khi vừa giải trừ được cổ độc: không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những 
hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió... Cảm giác lúc này, so với lúc vừa tỉnh lại sau khi trừ cổ 
độc còn rõ rệt hơn, nhưng cảm giác về phương hướng lúc có lúc không, khiến Trác Mộc Cường 
Ba vẫn không sao xác định được chắc chắn. 


Được Lữ Cánh Nam tận tình chỉ dẫn, gã thử chỉ ra một phương hướng. Lữ Cánh Nam mỉm cười 
nói: “Không tồi, mới bắt đầu, cảm giác ấy rất huyền diệu, dù sao thì từ trường cũng là thứ nhìn 
không thấy, sờ không được, thậm chí anh còn không thể xác định rốt cuộc là mình cảm giác 
thấy gì nữa cơ, vì vậy, việc này phải thực hiện khi đang chuyển động. Từ bây giờ anh cần phải 
nhớ kỹ, không phải anh đang đi theo tôi, mà là đi theo cảm giác! Luôn giữ cảm giác như có như 
không ấy, thứ cảm giác nàu không phải nói có là có luôn, mà thời gian càng dài, chúng sẽ càng 
rõ ràng. Tóm lại, có một ngày anh sẽ phát hiện, chúng cũng dễ dàng nhận ra như một con 
đường rộng lớn và thẳng tắp vậu. Còn nữa...” Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba, nghiêm 
túc nói: “Trong khoảng thời gian này, tôi phải tiến hành huấn luyện thêm cho anh.” 


Trang 2.149/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Huấn luyện?” Trác Mộc Cường Ba không hiểu: “Còn huấn luyện gì nữa?” 


“Giết người!” Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói, thấy Trác Mộc Cường Ba có vẻ rất ngạc nhiên, cô lại 
chậm rãi giải thích: “Tức là tăng cường huấn luyện thêm cho anh về mặt chiến đấu. Không thể 
phủ nhận, trong cả đội ngũ nà, có thể nói anh là người có sức mạnh nhất. Nếu nói về tỉ thí 
phân thắng thua, ngoài pháp sư Á La và tôi, anh cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều. 
Nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử, thì anh không thể giết được Ba Tang. Chẳng những vậu, 
nếu không giới hạn hoàn cảnh và công cụ, thậm chí cả Trương Lập và Nhạc Dương anh cũng 
không giết được, hai người họ một giỏi trinh sát, có thể phát hiện ra hành tung của anh, một 
giỏi ngụy trang, có thể sắp đặt cạm bẫy, ở giữa chốn hoang vu rừng sâu núi thắm thế này, khả 
năng anh bị họ ám sát là rất lớn, thậm chí còn chưa thấy mặt họ thì đã ngã xuống rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba chau mày, gã không thể không thừa nhận, Lữ Cánh Nam nói cũng có lú 
phần nào, nếu song phương mặt đối mặt, dùng nắm đấm, gã sẽ không thua, nhưng nếu không 
có điều kiện gì ước thúc, chỉ cần giết chết đối phương là được, sợ rằng gã chỉ hơn được Mẫn 
Mẫn và giáo sư Phương Tân một chút mà thôi, à không, rất có thể là, thậm chí còn chẳng bằng 
giáo sư Phương Tân nữa. Đặc biệt là một hai năm gần đây, trí nhớ, khả năng quan sát, sức phán 
đoán của gã đều giảm sút đáng kể, khéo dễ đến Mẫn Mẫn cũng mạnh hơn gã cũng không 
chừng. 


Lữ Cánh Nam tiếp tục nói: “Dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ 
địch, đồng thời tương kế tựu kế lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng chỉ là để khiến 
anh có thể sống sót được ở nơi nàu. Nói thực lòng...” Lữ Cánh Nam thở dài: “Mới đầu, tôi thực 
không biết người của bộ tộc Qua Ba cổ đại mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nghĩ đối thủ trọng điểm 
của chúng ta là bọn Merkin, mà bọn chúng thì không đông lắm, chỉ là một đám ô hợp long xà 
hỗn tạp, vì vậu thời kỳ đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành một nhóm 
chuyên gia đủ tiêu chuẩn hoạt động ở nơi hoang dã; về sau, khi tận mục sở thị những cạm bẫu 
của người Qua Ba lưu lại, tôi mới thay đổi sách lược huấn luyện, thay đổi mục tiêu, mong rằng 
mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cạm bẫy và đủ năng lực tránh khỏi chúng, tôi hụ 
vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn; còn giờ đây, tôi không 
thể không thừa nhận, lời nhắc nhở của pháp sư Á La trước đây là chính xác, người Qua Ba và lũ 
sói của bọn họ, còn khó đối phó hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều, lũ sói ấy tuyệt đối 
không phải là lũ động vật bình thường, mà giống như là những người lính chuyên phụ trách ám 
sát trong một đội quân đặc nhiệm hơn. Cũng vì vậu, tôi không thể không huấn luyện anh trở 
thành một nhà mạo hiểm chân chính, tuụ thời gian không nhiều, nhưng cứ được bao nhiêu thì 
hay bấy nhiêu vậu.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Huấn luyện như thế nào?” 


Lữ Cánh Nam nhét hết những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tổn mà Trác Mộc Cường Ba đã 
chia ra làm hai phần vào ba lô của gã, nói: “Bắt đầu từ việc anh phụ trách mang vác toàn bộ 
hành trang.” Trác Mộc Cường Ba không nói được gì, hóa ra nói từ nãy đến giờ, chính là để 
mình phải vác ba lô thôi à? 


Chú thích 


Trang 2.150/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


[17] 


[18] Một nhân vật nữ cực kỳ tàn bạo, cứng rắn trong tiểu thuyết của Cổ Long. 


[19] Ngũ cảm hí là môn Khí công động dựa trên cơ sở vận động của 5 loài vật: Hùng (Gấu), Hạc (chim Hạc), Hổ 
(Cọp), Viên (Khi) và Lộc (Nai). Luyện tập Ngũ cầm hí có tác dụng khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, từ đó 
nâng cao thể trạng cơ thể giúp người tập luyện khỏe mạnh, vững chắc, nhanh nhẹn. 


Trang 2.151/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 24: &ÿ Thuật Döog Súng Cận Chiến 


Mau lên.” Lữ Cánh Nam đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô to tướng sau lưng, 
bắt đầu một đợt huấn luyện mới trong tiếng thúc giục không ngừng của cô. Gã nhanh chóng 
phát hiện ra, Lữ Cánh Nam nói không sai, do tác động địa lú, mép tầng bình đài thứ ba này có 
rất nhiều chỗ chồng chất nhô ra hoặc sụt lở hõm vào, cả phần mép bình đài nhấp nhô trồi sụt 
như răng cưa, nếu đi men theo mép, họ sẽ phải đi một quãng đường dài gấp từ ba đến năm lần 
bâu giờ. 


Nhưng đi đường thẳng cũng không phải chuyện dễ dàng, hai ngày đầu chỉ phải leo qua những 
dốc đá nhỏ hình thành do dung nham dồn tích thì cũng không khó khăn gì lắm, nhưng đến ngày 
thứ ba, trước mặt bọn họ xuất hiện một vùng đứt vỡ rất lớn. Đây vốn là một khoảng dung nham 
dồn tích khá bằng phẳng, nhưng trong quá trình rắn lại đột nhiên gặp mưa lớn hoặc tuyết rơi, 
nhiệt độ giảm đột ngột, liền nứt toác ra thành vô số bình đài nhỏ liên tiếp nhau, như thể trên 
tầng bình đài thứ ba nàu mọc ra vô số gốc cây khổng lô, phía trên phẳng lì, phía dưới là vách 
cao thẳng đứng, chiều cao khoảng mười mấy mét đến mấy chục mét. Theo phương châm đi 
đường thẳng của Lữ Cánh Nam, họ buộc phải leo qua những vách đá chắn ngang này. Theo lý 
mà nói, như vậy sẽ nhanh hơn đi đường vòng nhiều, vả lại bám vách đá kiểu này leo lên cũng 
không tốn nhiều sức lực cho lắm, nhưng Trác Mộc Cường Ba đang phải đeo ba lô nặng của hai 
người, còn Lữ Cánh Nam đi trước thì luôn miệng thúc giục. Tốc độ của Lữ Cánh Nam nhanh thế 
nào khỏi cần phải nói, vậu nên, dẫu thể lực của Trác Mộc Cường Ba rất tốt cũng mệt đến nỗi 
thở hồng hộc chẳng ra hơi. 


Trong quá trình huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nhận thức được uy lực trọn vẹn 
của vị giáo quan ma quủ mà Trương Lập với Nhạc Dương sợ như gà sợ cáo ấy. Mới đầu, thi 
thoảng cô còn dừng lại thúc giục mấy câu, sau dần, cô cũng chẳng buồn để mắt đến gã nữa, cứ 
cắm đầu đi một mạch, ý tứ như thể muốn nói, theo được thì theo, không theo được thì tự đi mà 
nghĩ cách. Có mấy lần, Lữ Cánh Nam biến mất trong màn sương, Trác Mộc Cường Ba buộc 
phải làm theo cô hướng dẫn, đi theo cảm giác của mình, cuối cùng, sau những nỗ lực không 
ngừng, Trác Mộc Cường Ba cũng đã phần nào nắm được cảm giác đặc biệt ấu. 


Trong một ngày, họ đã vượt qua không dưới hai mươi “bức tường đá” chắn ngang đường, đặc 
biệt Lữ Cánh Nam còn liên tục biến đổi tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, làm Trác Mộc Cường Ba 
phải há miệng thở hồng hộc, cảm giác như còn mệt hơn cả phải vác rìu đi chặt cây mười ngàu 
mười đêm liên tục. Khi Lữ Cánh Nam dừng lại nói: “Nghỉ lại đây đi,” gã đã mệt đến độ chẳng 
buồn cởi ba lô ra, ngồi phịch luôn xuống đất không muốn dậy nữa. Không ngờ mông vừa chạm 
đất, đã nghe Lữ Cánh Nam nói: “Mau đứng lên, huấn luyện dành cho anh chỉ mới bắt đầu thôi.” 
Trác Mộc Cường Ba không ngừng vừa thở vừa xua tay, thậm chí nói cũng không nên lời. Lữ 
Cánh Nam cười cười, bảo: “Làm theo các tư thế của tôi, như vậu sẽ hồi phục nhanh hơn một 
chút.” Nói đoạn, cô liền ngồi khoanh chân xếp bằng theo tư thế tọa thiền tiêu chuẩn, hai lòng 
bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt, đồng thời nói với Trác Mộc Cường Ba, yêu cầu gã thả lỏng 
các khớp ở hai vai, cảm giác những đốt xương sống thắt lưng xếp thành một hàng thẳng như 
quân bài domino, cơ bắp phần eo hông cũng thả lỏng... 


Trang 2.152/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đặt ba lô xuống, bán tín bán nghi học theo, chầm chậm hít vào thở ra theo 
hiệu lệnh của Lữ Cánh Nam, quả nhiên, hơi thở nhanh chóng bình thường trở lại, cảm giác nhức 
mỏi cũng dần biến mất, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khắp người lại thấu dễ chịu như vừa được 
mát xa vậu. 


Lữ Cánh Nam tiếp tục hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba, cánh tay buông thõng tự nhiên, đầu 
ngón tau chạm đất, dùng ý niệm tưởng tượng các chất cặn bã trong cơ thể mình chảy ra theo 
đầu ngón ta, hai chân duỗi thẳng, rồi từ từ choãi ra... 


Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng sực hiểu ra, phương pháp hô hấp này, chính là cách thức hô 
hấp của Mật tu giả mà gã từng khổ luyện rất lâu, chỉ là Lữ Cánh Nam chưa dạy gã những động 
tác nàu mà thôi. Hiển nhiên, các phương thức hô hấp khác nhau đối ứng với những động tác 
khác nhau, khi thực hiện những động tác này phối hợp với tiết tấu hô hấp, gã cảm nhận được 
một cách rõ rệt, thể lực mất đi nhanh chóng được bổ sung lại. 


Lữ Cánh Nam hướng dẫn Trác Mộc Cường Ba từng bước từng bước một, để nhịp hô hấp và các 
động tác của gã trở nên liền mạch, làm hết một vòng, lại lặp lại, liên tiếp ba lần mới dừng. Trác 
Mộc Cường Ba thấu cảm giác đau nhức đã giảm đi đáng kể, nhưng dạ dày thì bắt đầu sôi lên ùng 
ục, thầm nhủ, giờ chắc cũng được ăn rồi chứ. 


Không ngờ, Lữ Cánh Nam thấu Trác Mộc Cường Ba đã hồi phục lại kha khá thể lực, liền đứng 
lên, vung tau trái một cái, đã thấy trên tau cô hiện ra một khẩu USP. Trác Mộc Cường Ba nhăn 
mặt nói: “Giáo quan, cô định làm gì nữa?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Trước đó tôi đã để súng trong ống tay áo, mô phỏng theo tuyệt chiêu `sát 
thủ Tiệp Khắc' của Merkin, nhưng hiệu quả thực chiến thì còn xa mới bì kịp hắn. Có điều, hôm 
nay tôi chủ yếu chỉ muốn anh có nhận thức cơ bản về kỹ thuật dùng súng cận chiến thôi.” Nói 
đoạn, tay phải cô lại hất lên, con dao găm của Trác Mộc Cường Ba liền lập tức xuất hiện. 


Một tau cầm súng, một tau cầm dao, chính là phương pháp hôm đó Trác Mộc Cường Ba và Ba 
Tang sử dụng khi bị dồn vào đường cùng, chỉ nghe Lữ Cánh Nam nói: “Tôi nghĩ chắc anh cũng 
hiểu rõ, tôi chưa bao giờ thực sự huấn luyện các anh trở thành bộ đội đặc chủng, mà chủ yếu 
huấn luyện cách sinh tổn ở nơi hoang dã và môn cơ quan học để nhận biết, tránh né, phá giải 
các loại cạm bẫy. Nhưng hiện giờ, khi phải đối mặt với lũ sói ở đâu, những thứ mọi người học 
được rõ ràng là không đủ dùng rồi.” 


Cô vung vấy con dao trên tay phải, nói tiếp: “Kỹ thuật dùng súng cận chiến, có thể một tau cầm 
súng, cũng có thể hai tay hai súng, đương nhiên, phương thức tối ưu nhất, là một tay cảm súng, 
một tau cầm dao. Thông thường, tau phải có sức hơn, đại đa số mọi người đều chọn tau phải 
cầm dao, nhưng anh cũng có thể lựa chọn theo thói quen của mình.” 


Lữ Cánh Nam vung vẩy con dao găm trong tau, lưỡi dao rít gió vù vù, nói tiếp: “Kỹ thuật dùng 
súng cận chiến, là một loại kỹ xảo thực chiến được phát triển từ trong chiến tranh. Phải biết 
rằng, súng ống được phổ biến rộng rãi, là bởi chúng có uy lực, nói một cách chính xác hơn, là có 
uy lực ở cự lụ xa, nhưng đồng thời, từ khi súng ống được phát minh, đã luôn tồn tại một vấn đẻ, 
đó là khi kẻ địch bất chấp sinh tử áp sát gần mình, thì phải tính sao? Từ loại súng chỉ bắn một 
phát rồi phải nhồi đạn nguyên thủy nhất, cho đến súng tự động bây giờ đều không thể không 
đối mặt với vấn để này. Thuở ban đầu, người ta chỉ có thể dùng khẩu súng đã bắn hết đạn làm 
gậy, về sau, mới phát minh ra lưỡi lê, khi kẻ địch xông đến gần mình, liền dùng lưỡi lê đâm đối 


Trang 2.153/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


phương. Đây có thể nói là hình thái sơ khởi nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Thời nay, 
súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát đã thay thế loại súng đơn phát truyền thống, cũng có 
nghĩa là, trước khi kẻ địch áp sát lại gần, hoàn toàn có thể bắn hết cả một băng đạn, nhưng sau 
đó thì sao?” 


Lữ Cánh Nam lại vấu vấu khẩu súng trên tay trái, nói: “Súng chẳng còn tác dụng gì nữa? Ném đi 
như cục sắt vụn? Hay giữ lại, dùng báng súng đập đối phương? Đều không phải. Thường thức 
này chắc anh phải biết, tính hiệu năng của súng ống tở lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của 
mục tiêu, nói vậy có nghĩa là, mục tiêu càng nhỏ, khoảng cách càng xa, thì mức độ chuẩn xác 
càng thấp, khả năng bắn trúng mục tiêu càng nhỏ. Còn muốn trăm phần trăm bắn trúng mục 
tiêu, thì không gì bằng bắn ở cự ly gần. Khi gí nòng súng vào mục tiêu, thì tính chuẩn xác là cao 
nhất, uụ lực cũng lớn nhất, thậm chí còn có thể bắn xuyên cả áo chống đạn nữa. Có điều, sau 
khi ra khỏi nòng súng, viên đạn cần một cự lụ cực ngắn để tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở 
nòng súng còn có thể sản sinh ra một phần lực đầu, khi lực đấu này lớn hơn lực cản của không 
khí, viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy rằng cự ly này chỉ khoảng mấy xăng tỉ 
mét, nhưng lại có thể khiến viên đạn đạt được uy lực lớn nhất, đồng thời cũng chuẩn xác nhất. 
Vị trí nàu, chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên, các lú luận về đạn đạo học này không phải 
binh sĩ nào cũng nắm được. Chỉ những người nào nắm vững lý luận đạn đạo học, lý luận xạ kích, 
mới được gọi là cao thủ xạ kích mà thôi.” 

Trác Mộc Cường Ba nghe cô nói một hơi dài, nửa hiểu nửa không, nhưng gã biết rõ một điều, 
bản thân mình không phải cao thủ xạ kích gì cả, Trương Lập, Nhạc Dương cũng không phải, cả 
Ba Tang cũng không. Mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch, còn mấy vấn để kiểu 
như viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra uy lực lớn nhất ở khoảng cách nào, hay tiêu diệt 
kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào thì họ đều chưa từng nghiên cứu kỹ, thậm chí còn chưa 
từng nghĩ đến, mà Lữ Cánh Nam cũng không nhắc đến bao giờ. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường 
Ba không khỏi hơi bực mình: Tại sao bây giờ mới dạy những điều này? Tại sao không dạy cho 
tất cả mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy, bọn họ sẽ không phải chết uống, ít 
nhất là Ba Tangl 


Lữ Cánh Nam tiếp tục nói: “Ngoài ra, khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ 
bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn trúng kẻ địch trong 
phạm vi rộng nhất? Tại sao Merkin có thể cùng lúc bắn cả tám người chúng ta chỉ trong một 
giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất? Khi kẻ 
địch xông tới trước mặt, làm sao có thể đỡ được đòn tấn công, đồng thời nổ súng phản kích? Để 
giải quuết một loạt những vấn đề này, cảnh sát Mỹ là những người đầu tiên đưa ra một hệ thống 
lú luận, gọi là các tư thế bắn súng lục không cần ngắm trong cự ly gần, về sau được phát triển 
thành các động tác xạ kích trong cận chiến, cuối cùng, mới hình thành kỹ thuật dùng súng cận 
chiến hoàn chỉnh. Tóm lại, đây là một thứ kỹ thuật dung hợp hoàn mỹ kỹ thuật chiến đấu cận 
thân và kỹ thuật xạ kích, mục đích là để đạt được hiệu quả công kích mạnh nhất. Nếu thuần thục 
kỹ thuật này... ” 


Trác Mộc Cường Ba không chờ được cô nói hết, buột miệng ngắt lời: “Tại sao lúc trước cô 
không dạy chúng tôi?” 


Lữ Cánh Nam nghiêm nghị cúi đầu, nói: “Tôi bảo anh rồi, tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người 
thành nhà thám hiểm, chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cỗ máy ám sát. 
Đương nhiên, tôi cũng không ngờ được kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến thế. Thực lực của 


Trang 2.154/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin và tên Thao thú sư đó đều đã vượt quá dự liệu của tôi. Tư liệu mà chúng ta có được 
nhiều nhất, chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn Hồ Lang, tôi huấn luyện cho mọi người 
chiến đấu, chỉ là để nhằm vào bọn chúng mà thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: “Vậy tại sao, bây giờ cô lại dạy tôi?” 


Lữ Cánh Nam cười khổ: “Thời khắc phi thường, phải dùng cách phi thường, trước đây tôi đã nói 
rồi, tất cả những gì tôi dạu mọi người, chỉ có một mục đích duy nhất, là để mọi người có thể 
sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này, nếu muốn chiến thắng, không, muốn có 
đủ thực lực tránh được bọn sói và Merkin, muốn sống sót rời khỏi nơi đây, thì anh phải trở nên 
mạnh mẽ hơn. Còn câu hỏi nào nữa không?” 


Trác Mộc Cường Ba nặng nhọc lắc đầu, thầm nhủ: Nếu tất cả mọi người đều ra đi, chỉ còn một 
mình tôi sống sót, vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu. Gã đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Tại 
sao bọn Ba Tang và Trương Lập cũng không biết?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Đúng thế, Ba Tang không biết, Trương Lập cũng không. Tuy họ đều xuất 
thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng Trương Lập vẫn thuộc biên chế bộ đội biên phòng, không phải 
đơn vị tác chiến, vì vậy cậu ta không biết. Còn Ba Tang, theo lú thì anh ấy phải biết kỹ thuật 
nàu, chỉ tiếc là, lý luận này được đưa ra vào khoảng thập kủ bảy mươi của thế kủ trước, vả lại khi 
mới xuất hiện, nó hầu như không được công nhận, ngược lại còn bị chế giễu nữa, vì vậu khi bọn 
Ba Tang còn tại ngũ không hề được huấn luyện kỹ thuật này.” 


“Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để giảng giải cho anh về nguồn gốc và sự phát triển của 
kỹ thuật dùng súng cận chiến đâu.” Lữ Cánh Nam đột nhiên đổi giọng, nghiêm khắc nói: “Trong 
thời gian ngắn nhất, tôi sẽ dạy anh các động tác cơ bản và làm thế nào để dung hợp uự lực của 
súng với kỹ thuật chiến đấu cận thân một cách hoàn mỹ, đây là mấu chốt quyết định việc anh có 
thể tiếp tục sinh tổn ở vùng đất này hay không. Vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở 
những vùng hoang dã, nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản. 
Thiên phú của anh cũng rất khá, trong hoàn cảnh đặc thù đã lĩnh ngộ ra được kỹ thuật đột kích, 
ngoài ra vừa rồi lại cùng với Ba Tang ngộ ra được tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cận 
chiến. Nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên, tôi sẽ 
giới thiệu cho anh biết thế nào là xạ kích cự lụ gần CQS. Đầu tiên là tư thế cầm súng.” 


Nói đoạn, Lữ Cánh Nam nhét khẩu súng vào tay Trác Mộc Cường Ba, nói: “Thực hiện tư thế 
ngắm bắn đi.” 


Trác Mộc Cường Ba liền làm theo lời cô, giương súng ngắm bắn. Bàn tay Lữ Cánh Nam đặt lên 
thân súng, rút mạnh một cái, đoạt luôn khẩu súng về tay mình, rồi trả lại cho Trác Mộc Cường 
Ba: “Nếu là tư thế cầm súng lục bình thường, như vậy không có gì không ổn, dùng sức vừa phải, 
cổ tau và cánh tau cũng ở trạng thái thoải mái nhất, cơ cánh tau đỡ báng súng, có thể giảm bớt 
được sức giật. Thế nhưng, khi kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao? Làm sao 
anh có thể vừa rút súng là bắn, mà đạt được tốc độ và sự chuẩn xác cao nhất? Nếu anh giữ 
nguyên tư thế cầm súng này, khi vung mạnh tau, rất có thể sẽ văng cả súng ra xa cũng nên. Anh 
thử nhớ kỹ lại xem, Merkin bắn như thế nào?” 


Trác Mộc Cường Ba ngây người, Merkin bắn súng như đang diễn ảo thuật vậy, căn bản chưa kịp 
nhìn rõ khẩu súng ở đâu thì y đã bắn xong, lúc bấy giờ, nếu không phải Lữ Cánh Nam đầu cho 
một cú, thì gã cũng trúng đạn rồi. 


Trang 2.155/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nói: “Bắn súng là cả một quá trình phức tạp, từ khi có tín hiệu quang học... tức là 
thị giác bắt được mục tiêu, chuyển biến thành tín hiệu hóa học, thông tin từ thị giác truyền đến 
đại não, sau đó đại não đưa ra phản ứng, truyền lệnh cho cơ bắp. Cả quá trình ấu, cần 0,325 
giâu. Nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết, còn phải tính thêm cả trạng thái xúc cảm, tỉnh thần 
của con người, và nhân tố môi trường nữa, thông thường, binh sĩ đã được huấn luyện, trong 
trạng thái căng thẳng cao độ, từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc viên đạn rời nòng súng, tổng 
cộng mất khoảng 0,4 cho đến 0,5 giây. Nhưng nếu gặp phải hạng người như Merkin, trước khi 
anh kịp có nửa giây phản ứng này, thì anh đã trúng đạn rồi. Tạm không nói đến tuyệt kỹ `sát thủ 
Tiệp Khắc, chỉ riêng kỹ thuật bắn súng của hắn thôi, tôi cũng không thể không cho anh biết, 
trước khi thấy hắn nổ súng, tôi chưa từng gặp ai bắn nhanh như thế, chuẩn như thế cả. Đáng sợ 
nhất là, phạm vi xạ kích rất rộng, cho dù trong nhóm tinh anh đẳng cấp nhất, sợ rằng cũng 
không tìm được mấy ai như hắn cả...” 


Nói tới đây, Lữ Cánh Nam dường như nhớ ra điều gì đó, trong đầu hiện lên hình ảnh Merkin 
một giây liên tiếp bắn ra tám phát súng về phía tám người, càng nghĩ lại càng thấy rợn cả người. 
Một giây bắn tám phát súng không hề đáng sợ, súng của y là súng tự động, có những loại tốc độ 
về mặt lý thuyết có thể đạt đến 800 phát đạn một phút, một khẩu súng hoàn toàn có thể bắn ra 
mười mấu phát đạn trong một giây, nhưng vấn đề là, làm sao y có thể cùng lúc bắn về tám 
hướng khác nhau chứ? Tốc độ nhanh như vậy, người bắn căn bản không thể khống chế cơ bắp 
để điều chỉnh mục tiêu được, cũng có nghĩa là, Merkin lợi dụng sức giật của bản thân khẩu súng 
và chỉ điều chỉnh thêm một chút, khiến đạn bắn ra theo hình rẻ quạt, lập nên kỳ tích cùng lúc 
bắn về tám hướng khác nhau. Nhưng muốn làm được điểm này, nhất thiết phải tính toán được 
khoảng cách nòng súng dịch chuyển dưới tác dụng của sức giật từ trước khi nổ súng, điều này thì 
bộ đội đặc chủng bình thường không thể làm được; chẳng những thế, đó là loại súng toàn tự 
động, vậy mà v lại có thể khống chế một cách chuẩn xác để mỗi khẩu chỉ bắn đúng bốn phát. 
Những điều này, trước khi Merkin bắn tám phát đạn đó, Lữ Cánh Nam cũng chưa từng bao giờ 
nghe nói đến. 


Giây lát sau, Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba nhìn mình thất thần, vội nói: “Tạm thời 
không nói những chuyện đó, bây giờ, tôi sẽ dạu anh tư thế cầm súng của kỹ thuật dùng súng cận 
chiến...” 


Giống như khi nhảy cổ điển, Lữ Cánh Nam áp sát người sau lưng Trác Mộc Cường Ba, tau cầm 
tau dạu gã từng động tác một, khiến Trác Mộc Cường Ba hết sức ngượng ngùng. Càng khó xử 
hơn nữa là, Trác Mộc Cường Ba theo Lữ Cánh Nam bôn ba suốt một ngày trời, đến miếng nước 
cũng chẳng có, tuy cô đã dạu gã cách đả tọa hô hấp, hồi phục được phần nào thể lực, nhưng đả 
tọa không chữa được đói bụng, gã đã nghe cô giảng giải một mớ lý luận xong rồi mà cái bụng 
vẫn trống không, thế nên khi Lữ Cánh Nam chỉ cho gã các tư thế, bụng gã cứ kêu “òng ọc òng 
ọc” không ngừng. 


Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi: “Có thể ăn một chút gì rồi 
tiếp tục luyện tập được không?” 


“Không được!” Lữ Cánh Nam nói bằng giọng mười phần khẳng định, ý cô chính là muốn gã 
phải luuện tập trong trạng thái đói bụng, nếu không nhớ thì không được ăn. Sau đó, cô nói với 
gã, đâu là phương thức huấn luyện có tên gọi là kú ức thân thể. Trác Mộc Cường Ba nghe Lữ 
Cánh Nam giải thích, đại ý rằng khi cơ thể người ở trạng thái cực đoan về xúc cảm hay cực hạn 


Trang 2.156/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


về thể năng, chẳng hạn như cực độ sợ hãi, cực độ đói khát, cực độ mệt mỏi... trí nhớ sẽ trở nên 
cực kỳ mẫn cảm, những lúc ấy mà nhớ thứ gì thì cả đời cũng không thể nào quên, hoặc giả có 
thể bộ não quên đi, nhưng thân thể theo bản năng vẫn nhớ. Rất nhiều người bị kẹt trong những 
đống đổ nát cả mấy chục ngày sau cơn động đất, về sau được giải cứu, nhưng vì từng trải qua 
cực độ đói khát và sợ hãi, nên vẫn còn giữ mãi thói quen giấu thức ăn và di chứng sợ không gian 
chật hẹp. Đó chính là một trường hợp rất hay gặp của kú ức thân thể. 


Tuy Lữ Cánh Nam nói, “không nhớ được thì không cho ăn” chỉ là câu nói đùa, nhưng Trác Mộc 
Cường Ba cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô, cũng biết cô hụ vọng gã có thể sinh tổn ở 
đây như thế nào. Gã thầm hạ quyết tâm phối hợp với Lữ Cánh Nam huấn luyện cho thật tốt, 
đồng thời, gã cũng thực sự nhận thức được thế nào là khái niệm giáo quan ma quỷ mà Nhạc 
Dương và Trương Lập vẫn cứ luôn miệng nhắc đến. Nhớ lại câu danh ngôn Trương Lập, Nhạc 
Dương từng thốt lên không dưới một lần, Trác Mộc Cường Ba cũng âm thầm lặp lại một lượt 
trong đầu: “Bà cô này, không phải con người.” 


Chỉ là Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Lữ Cánh Nam có vẻ như nôn 
nóng muốn truyền thụ hết những gì cô biết cho mình như vậy. Lữ Cánh Nam áp người sát sau 
lưng Trác Mộc Cường Ba, vừa hướng dẫn gã từng động tác nhỏ, vừa hít lấy mùi đàn ông tỏa ra 
từ gã, thầm nhủ: “Cường Ba thiếu gia, những gì có thể dạy, tôi đều dạu anh hết cả rồi. Tuụ đâu 
là điều Trưởng lão hội không cho phép, nhưng ở nơi này, tôi chỉ hụ vọng anh có thể sống sót. 
Tôi có dự cảm, có lẽ mình không thể bảo vệ anh đi hết chặng đường này. Nếu trong chúng ta, 
cuối cùng vẫn còn người có thể sống sót ra khỏi đây, thì tôi hụ vọng đó là anh. Cho dù anh 
không hiểu tấm lòng này cũng không sao, chỉ cần anh sống, nhất định phải sống sót ra khỏi 
đây!” 


Vậy là, dưới sự hướng dẫn của vị giáo quan ma quở, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu đoạn hành 
trình gian khổ nhất của gã từ khi đặt chân lên vùng đất Shangri-la. Mỗi ngày, gã đều phải đeo ba 
lô nặng trịch leo vách đá, vượt qua những khe vực, không được nghỉ ngơi, vừa dừng lại liền phải 
thực hiện các động tác độ khó cực cao, sau đó vẫn không được ăn uống, mà phải nhịn đói một 
tay dao một tay súng tiếp tục luyện tập. 


Lữ Cánh Nam dạy cho Trác Mộc Cường Ba cả thảy tám tư thế phối hợp với nhịp thở, kỹ thuật 
dùng súng cận chiến thì bắt đầu từ cách thức cầm súng và đao, sau đó đến tư thế của cánh ta, 
bước chân, và cách thức xoay người khi chuyển động, rồi cuối cùng mới chỉ cho gã hai mươi bốn 
động tác vấu tay rút súng cơ bản. Những động tác cơ bản này kỳ thực cũng rất đơn giản, ngoài 
mấy động tác yêu cầu tương đối cao với các khớp khuỷu tay và eo hông ra, còn lại đều hết sức 
dễ dàng, hơi giống với mấy động tác thể dục kiểu ưỡn ngực, xuống tấn, nghiêng người sang hai 
bên... Trác Mộc Cường Ba mới tiếp xúc với kỹ thuật dùng súng cận chiến, cảm thấy có vẻ không 
được hiệu quả như Lữ Cánh Nam ca ngợi. Lữ Cánh Nam chỉ bảo gã, đừng bao giờ coi thường 
những động tác ấy. Những động tác cơ bản nàu đều nhằm mục đích khiến tầm lan tỏa của viên 
đạn đạt mức lớn nhất trong khi nòng súng di chuyển trong phạm vi nhỏ nhất, mỗi động tác đều 
là kết luận khoa học đúc rút ra sau cả vạn lần đối chiếu so sánh của các chuyên gia nghiên cứu 
đạn đạo ở Viện Khoa học Nhà nước, chỉ một động tác đơn giản này thôi, nhà nước ít nhất cũng 
phải tốn đến mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu rồi. 


Có điều, chỉ riêng những động tác đơn giản này, Trác Mộc Cường Ba cũng phải tốn mất ba ngàu 
mới miễn cưỡng đạt đến mức chấp nhận được. Ba ngày sau, gã dần dân phát hiện, hướng đi của 
họ dường như có hơi thay đổi, nhưng trong sương mù dày đặc, cảm giác phương hướng của gã 


Trang 2.157/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vẫn còn rất kém, chỉ có thể đi theo Lữ Cánh Nam mà thôi. 
Lần theo dấu vết 


Thấy Trác Mộc Cường Ba dân dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng 
thái đói khát nhất, Lữ Cánh Nam bắt đầu dạy gã cách phối hợp sử dụng súng và đao cùng một 
lúc. Vì các động tác này cực kỳ phức tạp, cần phải lĩnh hội trong thực chiến, nên Lữ Cánh Nam 
phải vừa chỉ dẫn, vừa làm đối thủ cho Trác Mộc Cường Ba luyện tập. 


Vốn là Trác Mộc Cường Ba chiếm ưu thế về mặt thể năng, nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng 
leo vách đá rồi chạy hồng hộc cả ngày trời, lại còn phải nhịn đói nhịn khát, gã thực sự không 
phải đối thủ của Lữ Cánh Nam, mỗi lần tập luyện đối kháng, bất cần một chút là bị cô nàng giáo 
quan ma quỷ này đánh cho bầm môi tím mặt. Gã bực bội lắm, đồng thời cũng lấy làm thắc mắc, 
lẽ nào Lữ Cánh Nam không ăn không uống, mà cũng không cảm thấy đói khát gì hay sao? 


Lại thêm hai ngày như thế nữa trôi qua, hai người đều cảm giác rất rõ rệt, mình đã tiến vào một 
độ cao khác, sương mù trở nên dày nặng, lạnh buốt, mặt đất cũng có nhiều chỗ đã kết thành 
một lớp băng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thường. 


Tính ra thì Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đã bị chia tách khoảng một tuần rồi, nhưng mãi 
cũng chưa thấy đi hết vùng sương mù che phủ. Có điều, không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục 
trong tình trạng đói khát cực độ kia, hay vì có Lữ Cánh Nam luôn ở bên cạnh, mà Trác Mộc 
Cường Ba kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ nỗi nhớ Mẫn Mẫn trong lòng gã lại phai nhạt dần, 
ít nhất thì cũng không còn vì cô mà lo lắng bất an cả ngày như trước nữa. Trác Mộc Cường Ba 
tự an ủi mình rằng, đó là vì Mẫn Mẫn đã trở nên kiên cường, vì vậu mình mới không quá lo lắng 
cho cô nữa, cô đã có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt rồi. Nhưng điều thực sự khiến Trác Mộc 
Cường Ba thấy nghi hoặc là, gã lại cảm thấy lo lắng cho Lữ Cánh Nam, người phụ nữ mạnh mẽ 
ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu, chỉ có 
cảm giác rằng Lữ Cánh Nam đang giấu giếm mình chuyện gì đó, ánh mắt cô mỗi lần nhìn về 
phía gã, đều tựa như sắp phải vĩnh viễn chia tay tới nơi rồi vậu. 


Hôm nay, sau khi kết thúc việc huấn luyện, Trác Mộc Cường Ba bổ sung năng lượng bằng hai 
viên thực phẩm dinh dưỡng dạng nén, rồi tu nước ừng ực, ngoảnh đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, 
thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi, liền bước lại gần hỏi: “Sao vậy, giáo 
quan? Có phải vì hôm nay không đánh trúng tôi nên không vui không?” 


Lữ Cánh Nam nhoẻn miệng cười, trên gương mặt xuất hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy, khiến 
Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngớ người. Cô liếc nhìn má trái xanh tím của Trác Mộc 
Cường Ba, đó là vết tích của ngày hôm qua, đoạn nói: “Không có gì đâu, nghỉ sớm đi.” Dứt lời, 
cô bèn đi thắng đến bên cạnh vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. 


Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát chỗ Lữ Cánh Nam vừa dừng lại, những đống đá như thế 
có thể thấu ở bất cứ đâu, không có gì đặc biệt, nhưng Lữ Cánh Nam nhìn gì ở đâu chứ? 


Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng biết Lữ Cánh Nam đang nhìn thứ gì. Sự việc 
xảu ra rất ngẫu nhiên, buổi sáng gã dậy đi tiểu, tự nhiên lại vòng ra phía sau đống đá ấy, đột 
nhiên bỗng cảm thấy bên dưới đống đá có gì đó rất quen mắt, bèn cúi người xuống xem, liền 
ngửi thấy một mùi xộc vào mũi... nước tiểu sói! Trác Mộc Cường Ba đưa chân hất mấy viên đá 
vụn ra, mùi nước tiểu liền bốc lên nông hơn. Rõ ràng, có lũ sói đi qua chỗ này, đồng thời còn 


Trang 2.158/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đánh dấu vào nữa. Kò thực, mấy ngày nay, điều khiến Trác Mộc Cường Ba lấy làm kỳ quái nhất 
chính là, dọc đường họ đi, lại chẳng hề gặp một con sói nào cả. Ban đầu thì còn có thể nói là do 
tiếng sáo khiến lũ sói sợ hãi, nhưng về sau, gã cũng không thổi nữa, vậy mà vẫn không thấy con 
sói nào, gã từng đưa ra vô số giả thiết khác nhau, trong đó, lời giải thích hợp lú nhất là... tên 
Thao thú sư kia đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây lại đi theo hắn, bọn chúng cần bổ sung thực lực. 


Nơi này đã có dấu vết của lũ sói lưu lại, nói không chừng lại còn cả những manh mối khác, nghĩ 
đoạn, Trác Mộc Cường Ba cúi thấp người, cẩn thận tìm kiếm, không lâu sau, gã phát hiện ra 
một vệt đen đen bên dưới một tảng đá lớn, chứng tỏ rằng đã có người đốt lửa ở đây. Trác Mộc 
Cường Ba dồn sức đấu tảng đá sang một bên, đào sâu xuống, quả không sai, dưới tảng đá là một 
đống tro than, chất dẻo và sợi vải chưa cháu hết. Gã ngạc nhiên ngắng đầu, thảm nhủ: lẽ nào, 
chỗ chúng ta dừng lại nghỉ qua đêm, chính là chỗ bọn Merkin đã cắm trại trước đó? Hôm qua, 
Lữ Cánh Nam cứ nhìn chằm chằm vào đây, cô ấu đã biết từ trước rồi sao? 


“Anh phát hiện rồi à?” Không biết từ lúc nào, Lữ Cánh Nam đã xuất hiện sau lưng gã. 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Cô biết từ trước rồi, đúng không? Có phải bọn Merkin đã đi qua chỗ 
này không?” Gã biết chắc, nhóm của pháp sư Á La còn cách mình và Lữ Cánh Nam một quãng 
xa, vả lại, đối phương còn đi chung với lũ sói nữa, trước đâu gã chưa từng thấy pháp sư Á La có 
năng lực về mặt nàu. 


Lữ Cánh Nam gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba lại nói: “Cô phát hiện từ lúc nào vậy? Từ lúc cô 
thay đổi tuyến đường, tôi đã cảm thấu có gì không ổn rồi. Lẽ nào từ thời điểm đó, cô đã dự định 
chuyển hướng ởi cắt qua tuyến đường của bọn Merkin? Cô làm được bằng cách nào thế?” 


Lữ Cánh Nam không đáp mà hỏi ngược lại: “Từ những dấu vết này, anh nhìn ra được những 
gì?” 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi trả lời: “Dấu vết còn rất mới, không quá hai ngày, lạ 
một điều là, nếu phán đoán dựa trên dấu hiệu nước tiểu của lũ sói để lại, thì số lượng sói cũng 
không phải nhiều lắm.” 


Lữ Cánh Nam gật đầu khẳng định: “Bọn chúng có ba người, hai con sói, nghỉ lại đây trước 
chúng ta một đêm, phương hướng tiến lên đại khái chếch về phía Đông khoảng mười lăm độ. 
Theo quan sát của tôi mấy ngày gần đây, khu vực này có rất nhiều dung nham đài địa, thông 
thường lũ sói sẽ không chọn cách leo vách đá tiến thẳng như chúng ta, mà bọn chúng thì phải 
nhờ lũ sói dẫn đường, vậy nên tốc độ không thể nhanh như hai chúng ta được.” 


“Không thể nào.” Trác Mộc Cường Ba quả quyết nói: “Không thể chỉ có hai con sói. Lũ sói tấn 
công chúng ta hôm ấy đông như vậy cơ mà, chúng đi đâu hết cả rồi? Cho dù, bọn chúng thuộc 
những gia tộc sói khác, thì ban đầu tên Thao thú sư kia cũng khống chế được tám con sói cơ 
mài” 

Lữ Cánh Nam nói: “Chuyện này đúng là rất khó hiểu, nhưng dấu vết thì không nói dối, nơi này 


#749 


đích thực chỉ có hai con sói đi qua thôi. 


Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Vậy cô đi theo bọn chúng, là có 
ú gì?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì, càng đến gần Bạc Ba La thần miếu, lũ 


Trang 2.159/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sói sẽ càng nhiều hơn, đến lúc ấy cho dù chúng ta có đến nơi cùng lúc với bọn Merkin, chỉ cần 
có tên Thao thú sư kia ở đó, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để giành phần thắng cả. Vì 
vậu tôi nghĩ, trước đó, nhân lúc vẫn còn chưa đến khu vực quần cư của lũ sói, cần làm tiêu hao 
lực lượng của đối phương càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải giải quyết tên Thao thú sư kia.” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Vậy làm sao được? Tôi không đồng ú, bọn chúng đông hơn chúng ta, 
lại còn có lũ sói trợ giúp, cho dù đánh lén, chúng ta cũng chưa chắc giành được lợi thế. Chuyện 
này sao cô có thể không bàn bạc với tôi đã tự tiện quyết định rồi? Tôi có còn là đội trưởng nữa 
không vậy?” 


Lữ Cánh Nam cười cười, lắc đầu: “Thực ra, tôi không định cho anh biết.” 


Trác Mộc Cường Ba như sực hiểu ra điều gì đó, tâm tư lập tức trở nên bấn loạn, hoảng hốt giữ 
chặt lấu hai vai Lữ Cánh Nam, cao giọng thốt lên: “Cô... cô định đi một mình?” 


Lữ Cánh Nam chỉ cười mà không đáp, coi như đã thừa nhận. 


Bàn tay Trác Mộc Cường Ba dùng sức mạnh hơn, chỉ thấy tâm can như lửa đốt, lòng dạ rối bời: 
“Tôi không đồng ú! Tôi không cho phép cô đi!” 


“Đương nhiên!” Lữ Cánh Nam nhún vai, trầm xuống, cũng chẳng thấy cô dùng sức gì đã nhẹ 
nhàng thoát khỏi hai tau Trác Mộc Cường Ba: “Tôi đổi ú rồi.” 


Trác Mộc Cường Ba thở phào nhẹ nhõm: “Bọn chúng đông người hơn chúng ta, lại có lũ sói 
nữa, trang bị cũng đầy đủ hơn, vả lại trong sương mù thế này, khả năng quan sát của chúng ta 
cũng giảm sút đáng kể, ấy là còn chưa nói đến việc đống trang bị này, vốn dĩ đều là của bọn 
chúng... ” 


Lữ Cánh Nam hơi ngẩng đầu lên: “Anh sợ à?” 


Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, phải rồi, lẽ nào gã đang sợ? Gã thoáng suụ nghĩ, rồi ngạc 
nhiên phát hiện ra, không phải mình sợ Merkin, mà chỉ sợ Lữ Cánh Nam một mình ởi tìm 
Merkin tập kích mà thôi. Lẽ nào, lẽ nào gã lại sợ mất Lữ Cánh Nam đến thế? Trác Mộc Cường 
Ba bản thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không nói nên lời. Lữ Cánh Nam dường như 
cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu, quay người. Trác Mộc Cường Ba nhìn cô, bước lên một 
bước. 


Lữ Cánh Nam dường như giật thót mình một cái, vội rảo chân nhanh bước, rồi nói: “Chúng ta 
đã phát hiện được hành tung của chúng, đây là một cơ hội, phải lợi dụng cho thật tốt. Tôi thấy, 
chúng ta có thể tiếp tục bám theo, tìm cơ hội có tên nào tách ra khỏi nhóm, dù là người hay sói, 
chúng ta cũng có năng lực đối phó.” 


Trác Mộc Cường Ba không trả lời, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: “Tôi cảm thấy, nơi này đã rất gần 
vùng băng nguyên rồi, tuy rằng bọn Merkin có thực phẩm nén, nhưng lũ sói không ăn được thứ 
ấu. Giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó bọn chúng, cơ hội thế này, nếu để lỡ thì sẽ không 
bao giờ có lại đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: “Nếu đi tiếp là đến vùng băng giá, vậy thì lũ sói ở đó sinh tồn thế 
nào được?” 


Trang 2.160/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam lắc đầu: “Không biết, nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì khi đến gần Bạc Ba La 
thần miếu, nhất định sẽ có biến hóa, trở thành...” Cô và Trác Mộc Cường Ba đồng thanh nói: 
“Nơi mà Ba Tang nói đến!” 


Trác Mộc Cường Ba còn bổ sung thêm một câu: “Địa nhiệt!” Đây là vấn để Nhạc Dương và 
Trương Lập đã thảo luận hồi bọn họ ở trong rừng Amazon. Giờ đây, khi sắp đến gần Shangri-la 
thực sự, trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng sương mù mênh mang, những nơi đi qua hầu hết 
đều cằn cỗi bạc màu toàn sỏi đá, gã không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi mà Ba Tang 
nói đến ấy được hình thành như thế nào. 


Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại, nói: “Không chừng, hôm nay chúng ta có thể đuổi kịp chúng 
cũng nên. ” 


Thấy Trác Mộc Cường Ba do dự, cô liền dứt khoát nói: “Đeo ba lô lên, đi thôi!” 


Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạt, một bàn làm việc dã chiến bày đầy các thiết bị điện tử, 
Merkin chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó đang thể hiện hình ảnh 3D của địa mạo phía 
trước, các bình đài, dòng sông, triển núi, rừng cây đều hiện lên rất rõ ràng. Y giận dữ gằn giọng: 
“Mẹ nó, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa mới hết đoạn đường này chứ?” 


“Không chỉ là vấn đề đường sá thôi đâu, ông xeml” Nhạc Dương đang điều khiển máy tính khẽ 
nhấp chuột, hình ảnh địa mạo lập tức xuất hiện những dải màu vàng, cam, xanh và các đường 
mức. Chỉ nghe Nhạc Dương nói: “Khu vực nào được tô màu xanh lam nghĩa là nhiệt độ đã 
xuống dưới Ô độ, ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên. Mà phân tích khí tượng 
của máy tính cho thấu, ngày mai rất có thể sẽ có một trận tuyết lớn.” 


Max đứng bên cạnh không khỏi cảm khái: “Thật không ngờ, các người cũng có thứ hàng cao 
cấp thế này.” 


Merkin đang định nói gì đó, Soares chợt vén tấm che cửa lều bước vào. Merkin ngoảnh đầu hỏi: 
“Gì thế?” 


Soares nói: “Những người bạn sói của chúng ta cảm thấy rất bất an, hình như chúng phát hiện 
ra gì đó.” 

Merkin liếc mắt nhìn Nhạc Dương, thấy Nhạc Dương vẫn cứ thờ ơ như không, ụ mới hỏi: “Có 
phải bạn cũ tìm đến rồi không?” 


Soares đáp: “Lũ sói không phát ra lời cảnh báo nào, vậy có nghĩa là đối thủ còn cách chúng ta 
rất xa, sói có thể ngửi thấy những phân tử mùi lạ từ khoảng cách mười cây số cơ. Tôi định dẫn 
mấy người bạn sói này đi một vòng thử xem thế nào.” 


Merkin đảo mắt một vòng, gật đầu nói: “Chúng ta cùng đi.” 
“Tôi cũng đi.” Nhạc Dương và Max đồng thanh lên tiếng. 


“Ứm, không!” Merkin nở một nụ cười hòa nhã: “Hai người ở lại đây, tôi hụ vọng khi chúng tôi 
trở lại, có thể nhìn thấu một tấm bản đồ hoàn chỉnh rồi. À, phải rồi, Nhạc Dương, cậu cũng chỉ 
cho Max cách sử dụng phần mềm ấy đi, thật đúng là, phần mềm tốt như vậy, sao lại toàn bằng 
tiếng Trung chứ.” Nói xong, y liền vỗ vai Soares, cùng bước ra ngoài. Max kéo kéo tay Nhạc 


Trang 2.161/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Dương, hỏi: “Cái nút này dùng để làm gì vậu?” 


Bên ngoài lều, Soares nói: “Cần gì phải đề phòng quá đáng thế, anh còn sợ chúng ta không đối 
phó được chúng à?” 


Merkin nói: “Cao thủ chơi bài thực sự, xưa nay không bao giờ để đối thủ nhìn được toàn bộ bài 
tấu của mình ngay từ đầu, để lại hai người bọn chúng, sẽ khiến mấy người bạn cũ kia của chúng 
ta phải e dè, không dám dốc hết toàn lực.” 


Soares bổ sung thêm: “Vả lại, anh cũng không phải lo lắng về thằng nhóc Nhạc Dương ấy, phải 
vậy không?” 


Merkin cười cười: “Phải rồi, nhắc đến Nhạc Dương, dạo này hình như thằng lỏi ấy khá thân cận 
với anh thì phải?” 


Trên gương mặt Soares thoáng hiện lên vẻ đắc ý: “Thằng nhóc ấy, có tiểm lực trở thành Thao 
thú sư đấy.” 


Merkin lấu làm tò mò liếc nhìn Soares, nói: “Tại sao lại nói vậu?” 


Soares nói: “Phải biết rằng, Thao thú sư về bản chất là một nghề chuyên giao tiếp với động vật, 
sở dĩ nghề này ít người như vậy, thần bí như vậy, là vì một người giao tiếp với động vật trong 
thời gian dài, phải chịu được sự cô tịch vắng vẻ, vả lại còn luôn luôn phải để phòng lũ động vật 
ấu sẽ đột nhiên mất kiểm soát, tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng kéo dài. Vì vậu, 
muốn trở thành Thao thú sư, không chỉ cần sự quvết tâm và lòng kiên nhẫn, mà quan trọng là 
phải có tính cách cởi mở thoải mái. Một kẻ, nếu trở nên trái tính trái nết, tính tình quái đản chỉ 
vì bị cô độc và đè nén bản thân trong thời gian dài, thì không thể trở thành Thao thú sư được, 
mà chỉ có thể thành một tên điên; ngoài ra, Thao thú sư còn phải có khả năng quan sát hơn 
người, và thân thủ nhanh nhẹn, quan trọng nhất là cần luôn luôn có lòng hiếu kỳ ham tìm tòi, 
ham hiểu biết. Những điều kiện này, tôi thấy thằng nhóc ấy cơ hồ đều có cả, kha kha...” 


Nhưng Merkin thì không cười nổi, y cảnh cáo Soares: “Dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy, 
thì cũng vừa phải thôi, tôi không mong muốn trong đội ngũ của chúng ta đột nhiên xuất hiện 
một tên Thao thú sư thình lình trở mặt cắn ngược đâu đấy. Nửa đêm nửa hôm tự dưng bị trùng 
độc hay ác thú không biết ở đâu kéo đến làm thịt thì oan uống lắm.” 


Soares nói: “Nếu anh đã nghi ngờ Nhạc Dương như vậy, sao còn giao thứ quan trọng như thiết 
bị phát xạ tia laser cho nó?” 


Merkin đắc ú cười cười đáp: “Đây gọi là đi nước hiểm mới giành được phần thắng, dĩ nhiên, xưa 
nay tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả.” 


Soares cũng nói: “Anh yên tâm đi, tôi cũng không gây phiền phức cho mình đâu, những gì tôi 
nói với nó, chẳng qua chỉ là những thường thức cơ bản nhất mà thôi.” Hai người vừa đi vừa nói 
chuyện, căn lều lùi lại xa dần, cuối cùng cũng biến mất trong màn sương mù... 


Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Trác Mộc Cường Ba giơ ống nhòm hồng ngoại lên quét 
qua màn sương mù, “Đến rồi!” gã đột nhiên phát tín hiệu với Lữ Cánh Nam, Lữ Cánh Nam 
cũng đưa ống nhòm trong tay lên, nhìn thấu có hai chấm đỏ đang cần thận đến gần những cạm 
bẫy họ sắp đặt. Hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó, nhưng vẫn không tiến lại 


Trang 2.162/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


gần, mà chỉ đi vòng vòng xung quanh. Lữ Cánh Nam hơi lo lắng nói: “Bọn sói này giảo hoạt 
quá, bọn chúng vân luôn ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của lựu đạn. ” 


Trác Mộc Cường Ba nói: “Lẽ nào chúng ta chưa quấn đủ quần áo? Hay mùi của chúng ta chưa 
thể che hết mùi của thuốc súng? Bị phát hiện rồi à?” 


Lữ Cánh Nam quyết đoán nói: “Cạm bẫy nàu không dùng được rồi, đi ngay thôi.” 
“Đi đâu vậy, bạn cũ của tôi?” Vừa nghe thấu giọng nói đó, Trác Mộc Cường Ba đã giật mình 
đánh thót, thôi xong, vậy là bị phát hiện rồi. 


Phản ứng của Lữ Cánh Nam nhanh nhẹn dị thường, ngay lập tức rút dao xông về phía phát ra 
âm thanh, vừa xoay người đã nhìn thấy Merkin đang cười gian xảo đứng bên cạnh một người áo 
đen. Merkin hết sức ung dung, hai cánh tay xòe ra, súng đã cảm sẵn. Nhưng khi ấy Lữ Cánh 
Nam đã áp sát tới gần, trước khi ụ kịp nổ súng, lưỡi dao đã đâm thẳng vào lông ngực to bè. Hai 
cánh tau Merkin giơ lên ngăn lại, dùng báng súng chặn lấy nhát dao khí thế hùng hậu đó. Lúc 
này, Lữ Cánh Nam mới vung tay trái lên, cánh tau vừa nhích động, khẩu súng trong ống tay áo 
đã trượt ra, “pằng” một phát ở khoảng cách cực gần. Chẳng những vậy, đà lao của cánh tau vẫn 
không hề giảm sút, khẩu súng trong tau Lữ Cánh Nam như thể biến thành một nắm đấm sắt, 
đuổi theo viên đạn đập thẳng vào trán Merkin. 


Ở khoảng cách gần như vậu, tưởng chừng như Merkin không thể né tránh được, nhưng lại cứ 
như đã chuẩn bị từ trước, ung dung nghiêng đầu sang một bên, viên đạn sướt qua bên má, cả 
khẩu súng đập tới cũng rơi vào khoảng không; đồng thời, hai tau giơ lên đỡ dao của Merkin khẽ 
ghìm cổ tau xuống một chút, nòng súng chĩa thẳng vào hai bên eo hông Lữ Cánh Nam. Chỉ 
nghe “pằng pằng” hai tiếng vang lên, nhưng khi Merkin trầm cổ tay xuống, Lữ Cánh Nam cũng 
đã đổi tư thế, sức nặng toàn thân dồn lên cánh tay phải cầm dao, đồng thời hai chân giậm mạnh 
xuống nhảy bật lên, lấu Merkin làm điểm tựa, cả người lộn một vòng trên không bay qua đầu 
Merkin. Nếu lúc này Merkin thu súng buông tay, thì khi hạ xuống, khẩu súng trên tay trái Lữ 
Cánh Nam có thể bắn xuyên từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới của , nhưng Merkin lại không 
buông tay, ngược lại còn dồn sức đấu lên cao, đưa Lữ Cánh Nam thêm một đoạn nữa, đến khi 
thân thể Lữ Cánh Nam hoàn toàn ở trên không, mới buông hai khẩu súng đan chéo nhau, hai 
tau cùng lúc vớt xuống, chĩa ra phía sau. “Pằng pằng pằng, pằng pằng pắng pằng...” hai khẩu 
súng của Merkin liên tiếp nhả đạn truy kích Lữ Cánh Nam đang lộn nhào trên không, tia lửa 
vạch trong màn sương hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời, khi ở trên không, Lữ Cánh 
Nam cũng vươn tay ra, đạn như có mắt nhằm thẳng vào Merkin ba tới. 


Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ, hai người rõ ràng đang cận 
chiến, người áp sát người, vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như trúng rồi, cùng lúc ấy 
lại vẫn có thể né tránh lưỡi dao, cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới. 


Lữ Cánh Nam lộn người hạ xuống, dao găm liền đâm thẳng ra, nòng súng từ dưới thốc ngược 
lên, Merkin một tay dùng súng chặn dao, một tay lấy súng chọi súng. Chỉ trong chớp mắt, hai 
người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế khác nhau. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn thấu, khi 
không thể tránh né được, Lữ Cánh Nam còn đảo ngược lưỡi dao, không ngờ lại chặn được viên 
đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên Lữ Cánh Nam và Merkin đấu với nhau, chỉ nhập vào giâu 
lát rồi tức thì tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, rồi lại đồng thanh thết lên: “Kỹ thuật bắn 
súng cận chiến!” “Thuật xạ kích cận chiến!” 


Trang 2.163/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sĩ quan huấn luyện bộ đội đặc chủng quyết đấu 


Lữ Cánh Nam và Merkin dừng lại, cách nhau chưa đầu một mét, hai tau buông thõng tự nhiên, 
hai chân hơi choãi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đối phương, dao và súng trong ta, 
trụ vững như bàn thạch. 


Trác Mộc Cường Ba định xông lên trợ chiến, nhưng chợt nghe Lữ Cánh Nam lớn tiếng nói: 
“Đừng lại đây! Trác Mộc Cường Ba, anh hãy nhìn thật kỹ cho tôi!” Gã cũng không biết ú cô 
muốn bảo gã để ý đến Soares, hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa. Soares 
đứng một bên nhướng mày với Trác Mộc Cường Ba, trên gương mặt khủng khiếp ấu há ra một 
cái lỗ đen ngòm, thốt lên một từ gã nghe không hiểu. Trác Mộc Cường Ba vừa liếc mắt nhìn 
sang phía Lữ Cánh Nam và Merkin, vừa nhìn chằm chằm vào tên Thao thú sư áo đen đáng sợ. 


Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này, khoảng 
cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét, vả lại giữa họ và lũ sói còn có một đoạn đứt 
gãy hình thành trong tự nhiên, khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảu 
qua. Vì vậy, lũ sói phải mất ít nhất mười phút mới truy đến đây được. 


Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này diệt trừ luôn tên Thao 
thú sư kia đi hay không, bỗng nhiên thấy trước mắt hoa lên, tựa như Soares bỗng dưng biến mất 
vào không khí vậy, liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở cách vị trí lúc đầu khoảng hơn một mét, 
thân hình, động tác, đều tựa như chưa hề nhúc nhích. Soares xòe hai tay ra, nhún nhún vai, ý tứ 
rất rõ ràng: không muốn đánh với ngươi, lũ sói của ta không ở đây, nhưng ngươi cũng đừng 
hòng động đến ta, ngươi chẳng thể làm gì nổi ta đâu. 


Hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa, rồi tập trung chú ý sang phía Merkin và Lữ 
Cánh Nam. Đợt công kích thứ hai do Merkin phát động, súng trong tay y tựa như biến thành vật 
sống, khẩu súng bên tay trái ngoắc vào ngón giữa xoay vù vù, đồng thời đèn pin gắn dưới nòng 
súng cũng bật lên, chùm sáng xoay tròn quét về phía hai mắt Lữ Cánh Nam. Trong khi ấy, khẩu 
súng trên tay phải ụ cũng giơ lên, tư thế giống hệt như chiêu Lữ Cánh Nam vừa mới dùng khi 
nãu, khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay, tương thẳng vào Lữ Cánh Nam như nắm 
đấm sắt, trước khi vào phạm vi tối ưu, y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi. Lữ Cánh Nam chẳng 
hề để ý đến luồng sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Merkin, vung tay bắn ra một viên 
đạn, nhưng khẩu súng trên tay phải thì cô không thể không giơ dao lên chặn lại. Trong 
khoảnh khắc dao và súng chạm nhau, cổ tay Merkin trầm xuống, nòng cũng chúc xuống dưới, 
“bằng” một tiếng. Lữ Cánh Nam nương đà trượt đi, vòng ra phía ngoài, viên đạn của Merkin 
sướt qua đùi trái cô. Đồng thời, tay trái Merkin đã hơi nhếch lên, tránh khỏi viên đạn vừa nãu 
của Lữ Cánh Nam, bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng đang xoay tít đột nhiên dừng sững lại, chĩa 
thẳng vào mặt Lữ Cánh Nam. Lúc này, con dao trên tau phải Lữ Cánh Nam đang chặn khẩu 
súng đập tới, còn tay trái thì chưa kịp giơ lên, mắt thấy sắp trúng đạn đến nơi, cô không lùi mà 
ngược lại còn tiến lên, xoay người một vòng, dùng lưng thúc mạnh vào Merkin, cùng lúc tay phải 
hất ra ngoài, “pằng!” viên đạn thứ hai của Merkin cũng rơi vào khoảng không. 


Merkin lúc nàu đã không kịp thu súng về, nhìn từ xa thoạt trông như thể Lữ Cánh Nam đang bị 
Merkin dang hai cánh tay ra ôm vào lòng, nhưng Merkin thì đang âm thảm kêu khổ, cả hai cánh 
tau đang bị Lữ Cánh Nam ghìm chặt, cổ tay xoay chuyển thế nào cũng không thể bắn trúng 
đối phương, còn Lữ Cánh Nam thì đã áp sát vào mình, bất cứ lúc nào cô cũng có thể thúc cùi 
chỏ ngược ra phía sau, tấn công bụng dưới, hoặc co chân hất lên phía sau, chiêu này tương đối 


Trang 2.164/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tàn độc, gọi là “đá bi”, đàn ông mà bị đá trúng, cho dù không ngất xỉu tại chỗ thì về cơ bản cũng 
bị phế rồi. Còn bản thân muốn phản kích cũng chỉ có hai chiêu, một là thừa cơ phát lực, dùng 
sức cánh tay siết chặt đối phương, hoặc dùng trán đập mạnh vào gáy đối phương. Chiêu thứ hai 
thì gần như không dùng được rồi, còn sức cánh tay thì sao? Merkin cũng biết, sức cánh tay của 
Lữ Cánh Nam tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của phụ nữ để xác định, huống hồ thân hình 
cô còn linh hoạt như cá trong nước, sợ rằng y chưa vận lực, nói không chừng đã bị cô lách ra 
rồi. Xét cho cùng, vẫn là người phụ nữ này giành được thế thượng phong. 


Lữ Cánh Nam không để cho y nhiều thời gian suy nghĩ, chân giơ lên rồi quặt ngược lại phía sau, 
Merkin cả kinh, vội vàng buông tay, lùi lại. Không ngờ, tất cả đều đã nằm trong tính toán của Lữ 
Cánh Nam, cô vốn không định đá vào hạ bộ của Merkin, chỉ thấu hông trên của cô khẽ uốn một 
cái, cả cẳng chân duỗi thẳng ra. Lúc nàu, Merkin đang ngửa ra phía sau, vừa khéo để cho cô có 
đủ không gian tung cước, chỉ nghe “cách” một tiếng. Một chiêu “nhất trụ kình thiên” này của Lữ 
Cánh Nam đã xuyên qua khoảng cách chật hẹp giữa hai người, đá trúng cằm dưới của Merkin, 
tiếng “cách” ấu, chính là âm thanh hai hàm răng của y đập mạnh vào nhau phát ra. Vậu vẫn còn 
chưa hết, sở dĩ Lữ Cánh Nam uốn người xuống, một là để dồn hết sức lực toàn thân vào cú đá 
ấu, mặt khác cũng là để nhìn rõ thân hình và phương vị né tránh của Merkin. Khi đá trúng 
Merkin, khẩu súng trên tay cô đã chỉnh hướng, “pằng pằng pằng”, ba phát súng liên tiếp vang 
lên, khóa chặt cả ba đường lui của . 


Trác Mộc Cường Ba ngỡ rằng lần này Merkin chết chắc rồi, thì Merkin lại mượn lực từ cú đá của 
Lữ Cánh Nam bật ngửa ra sau, hai chân tách ra, liền tránh khỏi hai viên đạn ở vị trí thấp của Lữ 
Cánh Nam, còn viên đạn trên cùng, đúng vào khoảnh khắc nguy ngập nhất, vẫn kịp quét 
ngang khẩu súng trên tay ra. Gần như giống hệt như chiêu vung dao chắn đạn của Lữ Cánh 
Nam vừa nãy, ở khoảng cách gần như vậy, trong tình huống ấy, không ngờ Merkin vẫn có thể 
dùng thân súng hất viên đạn đi, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất, hai người lại tách khỏi trạng thái 
giằng co. 


Merkin vừa chạm đất liền đưa mu bàn tay lên cọ cọ vào cằm dưới, có vẻ rất đau đớn, đang định 
nói gì đấy, Lữ Cánh Nam đã chẳng nói chẳng rằng lao lên. Merkin thầm kêu khổ trong lòng, 
nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng như thế, rõ ràng là người đàn bà này muốn liều mạng, còn 
thì chưa từng có ý nghĩ phải liều mạng với Lữ Cánh Nam bao giờ. Người của y vẫn chưa tới đủ, 
mục tiêu của y là Bạc Ba La thần miếu, gia tộc nhà y đã tìm kiếm nơi này suốt bao nhiêu đời 
nay, giờ đã sắp đến gần mục tiêu thực sự ấy rồi, nếu như bị một người đàn bà điên giết chết ở 
giữa chốn chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì ra thể thống gì nữa chứ? Vả lại, trước mắt Trác Mộc 
Cường Ba vẫn đang bị Soares kiểm chế, nếu để đối phương phát hiện ra không có động vật, mà 
Soares thì gần như không có khả năng tấn công, nếu Trác Mộc Cường Ba cũng tham gia chiến 
đấu, vậy thì sẽ hết sức bị động. 


Không kịp nghĩ nhiều, Lữ Cánh Nam vung dao chém tạt ngang, đồng thời tung ra một quyền rít 
gió vù vù. Merkin giơ ngang tay lên chặn lại, đúng lúc ấu, Lữ Cánh Nam đột nhiên nổ súng bắn 
vào khoảng không, lợi dụng sức giật của khẩu súng tăng tốc thêm cho cánh tay vốn đã đạt đến 
tốc độ cực hạn của con người. Tay phải Merkin giơ vào khoảng không, phải dùng tay trái bổ cứu 
mới chặn được thế công của Lữ Cánh Nam. Cổ tay Lữ Cánh Nam lại lật xuống, “pằng” một 
phát. Merkin ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhằm vào bụng v liền đi xuyên qua háng. 
Bấy giờ, Merkin mới tìm được cơ hội cất tiếng: “Cô điên rồi à? Với thể lực của cô mà dám liều 
mạng dùng súng cận chiến với tôi, cô nghĩ mình có phần thắng chắc?” 


Trang 2.165/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Câu trả lời của Lữ Cánh Nam là một dao cắt vào cổ tay, đúng lúc Merkin rụt cổ tay lại, tay trái 
cô đã chếch lên, “pằng” một tiếng nữa, Merkin nghiêng má sang trái né tránh, không khí bị đốt 
cháy khi viên đạn lướt qua để lại trên mặt ụ cảm giác bỏng rát. Merkin giận dữ quát: “Khốn 
kiếp,” rồi trầm người, chân khuvu xuống, hai khẩu súng cùng lúc nhả đạn. Hai người cứ thế lướt 
qua lướt lại trong màn lưới tạo từ vô số đường đạn bay vèo vèo, thường thường đều là đạn lướt 
sát sàn sạt qua bên người. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận chiến hung hiểm nhất Trác 
Mộc Cường Ba từng chứng kiến, song phương đều tránh đạn ở khoảng cách gần, cơ hồ như mặt 
đối mặt, lại còn phải chặn đỡ, rồi phản công. Dao găm, súng, nắm đấm, cùi chỏ, đùi, đầu gối... 
phàm vị trí nào có thể dùng để tấn công đều được phát huy đến mức cực điểm. Những chiêu 
thức họ sử dụng, Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Gã không thể 
ngờ, những động tác Lữ Cánh Nam dạy gã khi phối hợp sử dụng lại hiệu quả đến vậy. Đồng 
thời, gã cũng biết, Lữ Cánh Nam đang dùng cuộc chiến đấu này để cho gã biết, thế nào gọi là 
kỹ thuật sử dụng súng cận chiến thực sự. 


Tuy nhìn hai người chập vào rồi tách ra hoa cả mắt, kinh hiểm vô cùng, nhưng sự thực thì thời 
gian Lữ Cánh Nam và Merkin giao chiến rất ngắn, chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau, cả hai đã 
lại tách nhau ra, đứng gườm gườm. Merkin nhìn chằm chằm vào Lữ Cánh Nam nói: “Cô chỉ còn 
ba viên đạn, hết đạn rồi, định lấy gì ra đánh với tôi chứ?” 


Lữ Cánh Nam trầm mặc không nói gì, nếu cô tính không sai, Merkin cũng chỉ còn lại năm viên 
đạn, súng bên trái ba viên súng bên phải hai viên, tuy rằng từ lúc bắt đầu đến giờ, cô gần như 
luôn chiếm thượng phong, nhưng Merkin lần nào cũng có thể né tránh thoát khỏi đòn tấn công 
chí mạng vào thời khắc nguy cấp nhất, lẽ nào, hắn đã nhìn thấu được đường lối tấn công của cô 
rồi hau sao? Không thể nào... tên này thực quá nguy hiểm, thể lực của mình không bì được với 
hắn, cần phải tiêu diệt hắn ngay tại đây mới được! Lữ Cánh Nam thầm nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn 
Trác Mộc Cường Ba, tự nhủ: “Cường Ba thiếu gia, đoạn đường sau này, phải dựa vào anh rồi.” 


“Nhìn đi đâu vậy?” Merkin thấy Lữ Cánh Nam phân tâm liền lập tức lợi dụng cơ hội, chủ động 
tấn công, tay vươn ra, “pằng” một phát súng. Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, xoay người 
né tránh viên đạn, đồng thời một chân thuận theo đà xoay tung ra một cước. Tau phải Merkin 
phòng thủ phần mặt, khẩu súng trên tay trái lại “pằng pằng pằng” bắn liền ba phát. Nếu Lữ 
Cánh Nam đang đứng trên một chân thì không thể nào tránh đạn được, chỉ có điều, khi chân 
đầu tiên giơ lên, cẳng chân thứ hai của Lữ Cánh Nam cũng tung lên theo, cả người xoau một 
vòng trên không trung theo phương ngang. Đây chính là một chiêu rất nổi tiếng trong môn đấu 
vật, gọi là đòn “cắt kéo”, thân thể bay lên không, lấy hai chân kẹp cổ đối phương, rồi dùng lực 
vặn người quật ngã kẻ địch xuống đất. Ba phát súng của Merkin đều rơi vào khoảng không, còn 
Lữ Cánh Nam, khi tung ra đòn cắt kéo, cũng không quên nhằm vào chỗ Merkin đang đứng tỉa 
thêm hai phát súng, một viên đạn nhằm vào thân người, viên còn lại bắn vào mặt hông, đề 
phòng v dịch người né tránh viên đạn đầu tiên. 


“Bụp!” Merkin trúng đạn, liền ngay sau đó, hai chân Lữ Cánh Nam đã dùng đòn cắt kéo kẹp cổ 
ụ, dồn lực toàn thân vặn người, quật cả thân hình cao lớn của Merkin ngã xuống đất. Lữ Cánh 
Nam và Merkin cùng lúc rơi “bịch” xuống, nhưng vừa chạm đất, Lữ Cánh Nam chợt thấy không 
ồn, liền chống hai tay xuống đất bật người lên. Đúng vào khoảnh khắc tau cô chạm đất, liền 
nhìn thấy vô số tia lửa như những tia laser xuyên vun vút qua khoảng trống giữa hai cánh tau. 
Nếu không phải cô kịp thời bật người lên, lúc này sợ rằng đã bị đạn bắn thủng lễ chỗ như cái 
sàng rồi. 


Trang 2.166/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam không chút do dự, cánh tay nhún mạnh, lộn một vòng ra ngoài xa hơn mét, đồng 
thời lấy làm nghi hoặc: “Rõ ràng hắn chỉ còn năm viên đạn, vừa nãu đã bắn đi ba viên, lẽ nào, 
trong chớp mắt mình xoay người ấy, hắn đã thay băng đạn mới? Khoảng thời gian ấu, không thể 
nào hơn 0.3 giây được, lẽ nào là... ” 


Lữ Cánh Nam chạm đất thì Merkin cũng đã đứng lên. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: “Thay đạn 
nhanh lắm, quả nhiên không hổ là cố vấn cấp cao của bộ đội đặc chủng, nhưng phổi của 
ngươi... ” 


Merkin cúi đầu nhìn xuống vị trí vừa bị Lữ Cánh Nam bắn trúng, lúc ngấng đầu lên, gương mặt 
liền nở một nụ cười đắc ý. Chỗ Lữ Cánh Nam vừa bắn trúng, chẳng sao cả. Lữ Cánh Nam bấu 
giờ mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của kẻ địch trước mắt, áo chống đạn! Tên nàu 
không ngờ lại mặc áo chống đạn, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né đạn, toàn bộ chỉ là 
ngụy trang, chỉ là một chiến thuật tâm lú. Ở đâu lại xuất hiện kẻ địch đáng sợ như vậy chứ! 


Merkin giơ tau phải lên, ngó tay trỏ đang đặt trên cò súng vươn thẳng ra, kế đó lại cầm hai khẩu 
súng khe khẽ phe phẩu, ý như muốn nói: cô chỉ còn một viên đạn rồi, cô hết đạn, tôi còn, muốn 
chơi nữa không? 


Trác Mộc Cường Ba lúc này cũng phát hiện ra có điều không ổn, gã sực nhớ ra, Lữ Cánh Nam 
không có băng đạn dự phòng, nếu súng hết đạn thì... gã vội xông về phía hai người. Soares chỉ 
đứng bên cạnh nhìn, đằng nào thì y cũng không giúp được gì, vả lại, trong mắt y, Merkin cũng 
thừa sức đối phó với hai người nà rồi. 


Đối mặt với sự khiêu khích của Merkin, Lữ Cánh Nam vẫn cảm khẩu súng chỉ còn một viên đạn 
duy nhất xông tới. Merkin lấu làm khó hiểu, lẽ nào người đàn bà này điên thật rồi, cô ta biết rõ y 
có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầu đạn, so về sức lực thì hơn hẳn cô ta, còn luận về 
thân thủ võ công thì cũng tuyệt đối không kém, vậy mà vẫn còn xông tới, như vậu có khác nào 
tự đâm đầu vào chỗ chết đâu? 


Điều Merkin không biết là, trong sát na Lữ Cánh Nam xông lên, còn vy trù trừ do dự ấy, y đã 
thua... thua về mặt khí thế! Lữ Cánh Nam dĩ nhiên hiểu rất rõ, cho dù trang bị tương đương 
nhau, thì tỷ lệ thắng bại giữa cô và Merkin cũng chỉ là năm ăn năm thua, mà giờ đây trang bị của 
cô lại thua sút đối phương hắn một bậc, khả năng có thể giành phần thắng là rất thấp. Nhưng cô 
tuyệt đối không lui bước, cho dù trang bị không bằng người thì có sao? Cho dù sức lực mỗi lúc 
một sút giảm thì có sao? Ta có lòng quyết tâm bảo vệ Thánh miếu, ta có lòng quyết tâm bảo vệ 
anh ấu, điều này thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, đâu chính là ý nghĩa của cuộc đời 
tai 


Lữ Cánh Nam vung dao lên trước, Merkin vội giơ súng ngăn lại, không ngờ Lữ Cánh Nam đột 
nhiên ném con dao lên cao, vươn tay ra chụp lấy cổ tau Merkin, Merkin rụt tay về, nhưng Lữ 
Cánh Nam đã tóm lấy một đầu khẩu súng, ngón tay chặn vào cò súng, khiến Merkin không sao 
bắn được. Đồng thời, khẩu súng trên tay trái cô nhả ra viên đạn cuối cùng, ánh lửa lóe lên giữa 
hai người, Merkin nghiêng đầu tránh đạn. Gần như cùng lúc viên đạn được bắn ra, Lữ Cánh 
Nam cũng ném luôn khẩu súng vào vị trí Merkin nghiêng đầu để tránh đạn, khiến y đành phải 
nghiêng thêm nữa để né tránh. Đây chính là cơ hội Lữ Cánh Nam chờ mong, nhân lúc tầm nhìn 
của Merkin bị động tác của chính ụ che mất, Lữ Cánh Nam liền rút quả lựu đạn cuối cùng đeo ở 
thắt lưng ra cầm trên tau, ngón cái khẽ lẩu nhẹ, chốt an toàn đã rơi xuống. 


Trang 2.167/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Merkin vừa ngoảnh đầu lại, vừa khéo trông thấy Lữ Cánh Nam dùng ngón tay cái hất rơi chốt an 
toàn của quả lựu đạn, mà lúc này tay kia của Lữ Cánh Nam đang móc chặt với một tay của 
trên cò súng, dù muốn chạy cũng không thoát được. Merkin kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh, vội 
vàng buông khẩu súng trên tay phải ra, bàn tay to lớn tóm chặt lấy nắm tay Lữ Cánh Nam, 
không để cô ném lựu đạn. 


Tình hình lúc đó là, tau phải Lữ Cánh Nam móc chặt vào tay trái Merkin, khiến ụ không thể nổ 
súng bắn mình được, còn tay phải Merkin thì bọc bên ngoài tau trái Lữ Cánh Nam, để cô không 
thể ném quả lựu đạn ra. Hai người giằng co một chặp, Merkin tức tối ngoác miệng chửi bới âm 
ï: “Cứt chól Con điếm thối! Mẹ nó...” 


Lữ Cánh Nam thản nhiên nhoẻn miệng cười, tau phải vận lực, tay trái rụt mạnh về. Đồng thời, 
bàn tau to bè của Merkin cũng ghìm chặt, không để cô rút được tay ra. Hai bên đang đấu lực, 
đột nhiên khóe mắt Merkin liếc lên, sắc mặt không khỏi tái đi, lớn tiếng chửi: “Thuật ném dao!” 


Thì ra, Lữ Cánh Nam sớm đã tính toán mọi chuyện có thể xảy ra, hành động ném con dao găm 
lên không trung lúc đầu không phải chỉ là tùu ý, lúc này, con dao găm ấy đang rơi xuống với tốc 
độ kinh người. Vị trí nó cắm xuống, chính là tay phải của Merkin! Nếu Merkin buông tay, vậy thì 
quả lựu đạn kia chắc chắn sẽ nổ lập tức; còn nếu ụ không buông ra, lưỡi dao sẽ đâm xuyên cánh 
tau. Khi bị thương, sức cánh tau chắc chắn sẽ giảm sút, đến lúc ấy Lữ Cánh Nam cũng dễ dàng 
rút được tay ra, lựu đạn vẫn nổ như thường. 


Tưởng chừng như đã vô kế khả thi, Merkin bỗng hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực giật cánh ta 
Lữ Cánh Nam ra khỏi vị trí con dao rơi xuống, lưỡi dao băng lạnh đâm sướt qua lớp áo trên cánh 
tau . Không ngờ, Lữ Cánh Nam cũng đã tính toán đến tình huống này rồi, con dao lướt qua 
cánh tay hai người, còn chưa chạm đất, cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên 
không, bắn vọt vào vai Merkin như một mũi tên. 


Lần này, Merkin không tránh né được nữa, chỗ trúng dao lại là khớp xương, không có áo chống 
đạn bảo vệ, máu liền tóe ra. Merkin buông tay, Lữ Cánh Nam buông tay, Trác Mộc Cường Ba 
cách hai người khoảng mười bước, Soares trợn tròn mắt ra nhìn... 


Merkin cực kỳ không cam tâm, một tay vừa buông, tay kia liên dồn hết sức lực giật mạnh khẩu 
súng khỏi tay Lữ Cánh Nam rồi bắn liên tiếp, kế đó lại đá tạt ngang một cước, ý đồ hất văng Lữ 
Cánh Nam ra càng xa càng tốt. Người Lữ Cánh Nam lúc này đang lơ lửng trên không, bay về 
phía Trác Mộc Cường Ba, lựu đạn ném ngược lại chỗ Merkin. Merkin nhắm chuẩn đường bau 
của quả lựu đạn, tay trái hất lên, ném khẩu súng còn lại vào quả lựu đạn đang bay tới. Không 
ngờ, đúng vào giờ khắc quan trọng đó, vai phải y lại đau nhói lên, tay trái liền không còn độ 
chuẩn xác, khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu! Quả lựu đạn kia vạch trên không trung một 
đường parabol, rơi vào tắm mắt Merkin. Trong khoảnh khắc ấy, tâm ú Merkin đã hoàn toàn 
nguội lạnh, chỉ còn biết lật người úp mặt xuống đất, hụ vọng có thể bảo toàn được bộ mặt, 
không bị nổ cho nát nhừ ra. Phía bên kia, Trác Mộc Cường Ba đón lấy Lữ Cánh Nam, cũng 
cùng lúc nằm úp xuống... 


Nửa giây trôi qua, một giây trôi qua... Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam cùng nghiêng đầu 
ra sau nhìn thử. Merkin cũng hơi ngấng đầu lên, chỉ thấy quả lựu đạn đen ngòm ấy đang lặng lẽ 
nằm ngay sát mặt y. Không ai có thể ngờ được, quả lựu đạn sản xuất ở Mũ, lại do đích thân 
Merkin chọn lựa lại có thể tịt ngòi. Chuyện hụ hữu chỉ có một phần vạn cơ hội xảy ra nàu, 


Trang 2.168/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không ngờ lại rơi đúng đầu Merkin như thế. Merkin dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, thầm nhủ, 
đúng là hàng Mụ, chất lượng đảm bảo! Y vội vàng lăn tròn mấy vòng, tránh xa khỏi quả lựu đạn 
ấu, kế đó bật người dậy, nhảy ra xa hơn nữa. 


Lữ Cánh Nam cũng vội nhắc Trác Mộc Cường Ba: “Mau rời khỏi đây!” 


Lúc Trác Mộc Cường Ba vừa đón lấy thân hình Lữ Cánh Nam bay về phía mình, gã đã cảm thấy 
trong tay ươn ướt, giơ lên xem thử, trong ánh sáng yếu ớt cũng nhận ra bàn tay ấy toàn máu là 
máu. Gã cuống cuồng nói: “Cô trúng đạn rồi.” 


Lữ Cánh Nam gật đầu, phát súng cuối cùng của Merkin không bắn trượt, đã trúng ngay đùi cô. 
Vả lại, vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của Merkin nhiều. Giờ có muốn ngọc đá 
cùng tan với đối phương cũng không thể nữa rồi, quan trọng hơn là, tên Max kia giờ không biết 
đang ở đâu, mà lũ sói cũng đến rất gần rồi, cô đã nghe thấy tiếng bọn chúng tru lên, cần phải 
rút lui ngay lập tức. 


Trác Mộc Cường Ba không nói lời nào, vội cõng Lữ Cánh Nam lên lưng, bỏ cả ba lô đấu. Nhưng 
Lữ Cánh Nam lại oằn người xách cái ba lô lên, đồ đạc trong này, giờ không thể để mất được, 
đồng thời cũng giơ tay hướng về phía Merkin, thể hiện một dấu hiệu mà chỉ có bộ đội đặc chủng 
mới hiểu: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.” Trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong sương mù 
mờ mìịịt. 


Merkin áng chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ của quả lựu đạn, bấy giờ mới đứng thẳng người 
dậy, tay trái bịt vết thương trên vai phải, ánh mắt hằn học hung tàn khôn tả. Y bị thương rồi! 
Không ngờ lại còn bị thương bởi tay một người đàn bà, xét về sức lực và trang bị đều không 
bằng mình, lại còn suút nữa thì mất mạng ở đây! Nhưng đồng thời, y cũng hiểu ra, đám người 
này, một khi muốn liều mạng thì thực sự rất đang sợ! Nhìn Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường 
Ba biến mất trong màn sương, không truy kích ngau, mà nghiến răng rút con dao ra khỏi vai, 
quan sát kỹ lưỡng, xem có độc hay không. Sau khi chắc chắn không có độc, mới xé áo ra băng 
bó, đồng thời gầm lên: “Soaresl” 


Soares vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, chiêu vừa rồi của người đàn bà đó thật không tệ, liên tiếp 
biến chiêu bốn năm lần, đến cả Merkin cũng không tránh được. Vừa nghe thấy Merkin hét gọi 
tên mình, y mới sực nhớ ra, phải rồi, những người bạn sói kia cũng gần đến nơi rồi. Chỉ thấu 
trong sương hiện ra hai cái bóng, cánh tay Soares vung lên, hai con sói liền nhằm hướng y vừa 
chỉ lao vút đi. 


Cấp cứu 
Merkin hằn học nói: “Xé xác chúng ra cho tôi!” 


Soares biết Merkin không dưng bị thương, trong lòng hẳn rất bực bội, liền dịu giọng nói: “Sẽ 
theo ú anh.” 


Merkin nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên lại thay đổi chủ ý: “Không, tôi muốn bắt sống!” 


Soares thoáng biến sắc, muốn bảo mấy người bạn sói này của xé xác Lữ Cánh Nam và Trác 
Mộc Cường Ba rất dễ dàng, nhưng muốn chúng bắt sống hai người về, thì thực sự là một kỹ 
thuật khống chế có độ khó rất cao. Soares đang không biết trả lời Merkin thế nào, bỗng nghe 
trong màn sương vắng lại một tiếng rít chói tai, chẳng bao lâu sau, hai con sói kia đã cúi đầu 


Trang 2.169/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


quắp đuôi chạy trở về. 
Merkin lấy làm ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn Soares hỏi: “Thế này là thế nào vậy?” 


Soares trầm ngâm: “Âm thanh vừa nãu... lẽ nào là còi gọi sói trong truyền thuyết? Vả lại, quyền 
hạn còn cao hơn cả mệnh lệnh tôi đưa ra nữa. ” 


“Còi gọi sói? Đấu là cái gì?” 


*“Còi gọi sói, là một loại vũ khí sóng âm của người Anh điêng cổ, dùng để triệu tập lũ sói, ra lệnh 
cho chúng tấn công mục tiêu, nghe nói, thứ này chế tạo bằng xương cốt động vật, hình như 
trong bảo tàng Mexico, bảo tàng Argentia đều có lưu giữ.” Soares giải thích. 


“Quyền hạn là cái thứ gì chứ?” 


Soares nói: “Nếu hai Thao thú sư cùng gặp phải một con thú hoang, bọn họ cùng lúc ra lệnh 
cho con thú đó tấn công đối phương, vậu con thú sẽ làm như thế nào? Ở đâu liên quan đến vấn 
đề quyền hạn tấn công, con thú đó sẽ tự mình phán đoán, trong hai Thao thú sư, mệnh lệnh 
của người nào chuẩn xác hơn, nó có hảo cảm với người nào hơn, hậu quả việc làm trái chỉ lệnh 
của người nào đáng sợ hơn... cuối cùng, nó sẽ phục tùng theo lệnh của Thao thú sư có quyền 
hạn cao hơn kia. Những người bạn sói của tôi cho rằng, thứ âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao 
hơn mệnh lệnh tôi phát ra, vì vậu chúng đã tự động quay trở lại. ” 


Merkin hậm hực nói: “Trở về hỏi Nhạc Dương, xem bọn chúng kiếm đâu ra cái thứ khốn kiếp 
ấu.” Càng nghĩ y càng tức, lại quay sang quở trách Soares: “Chẳng lẽ anh không phát ra được 
cái mệnh lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn nữa à?” 


Nụ cười trên gương mặt Soares biến mất: “Cũng không phải là không được, nhưng trước khi làm 
rõ đối phương sử dụng thứ gì, mà lỗ mãng ra tử lệnh, thì sẽ bẻ cong quyền tự chủ của những 
người bạn sói nàu, đồng thời nếu mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đạt được mức độ quyền hạn cần 
thiết, không khéo sẽ bị bọn chúng quay ngược lại tấn công đó. Anh chuẩn bị để đón nhận hậu 
quả ấy chưa?” 


Merkin không khỏi lạnh người, căng thẳng đưa mắt nhìn hai người bạn sói của Soares, thẳm 
nhủ, dẫu ụ không bị thương, có thể chiến thắng được hai con sói này hau không cũng là vấn đẻ 
rồi. Lúc này, vết thương trên cánh tay lại đang chảy máu, mà nhìn ánh mắt hai con sói ấu, rõ 
ràng là rất mong chờ, không khéo chẳng cần Soares hạ lệnh, hoặc chỉ cản Soares rời xa một 
chút, bọn chúng sẽ lập tức nhao đến ngay cũng nên. Y vội vàng nói: “Bảo mấy người bạn sói 
của anh về trước đi, chúng cứ nhìn tôi chằm chằm thế này, làm tôi hơi hoảng đấy.” 


Soares vung tau một cái, hai con sói liền biến mất trong sương. Xong xuôi đâu đấy, y lại quay 
sang hỏi Merkin: “Người của anh rốt cuộc bao giờ mới tới?” 


Merkin băng bó qua loa vết thương, ngập ngừng đáp: “Chuyện nàu... cũng cần một chút thời 
gian mà.” Y ngẩng đầu chỉ lên trên cao: “Anh cũng biết, tình hình thời tiết này như thế nào rồi.” 


Sau khi dùng cây còi gọi sói xua hai con sói đi, Trác Mộc Cường Ba đặt Lữ Cánh Nam vào một 
chỗ kín gió, rồi ngoảnh đầu lại nhìn những giọt máu nhỏ xuống dọc đường như những bông hoa 
mai đỏ rực nở rộ trên nền đất lạnh. Gã luống cuống tìm kiếm vết thương của Lữ Cánh Nam, 
nhưng chỉ thấy cả đùi trái của cô thấm đẫm toàn máu là máu. 


Trang 2.170/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Lữ Cánh Nam nói: “Không ngờ, cây sáo này còn lợi hại hơn cả mệnh lệnh của Thao thú sư nữa, 
nếu lúc đó bồi thêm hai phát súng mà không được, anh không bắn trúng được Merkin đâu...” 


Sắc trời đã tối mịt, Trác Mộc Cường Ba sờ từ trên đùi xuống đến đầu gối Lữ Cánh Nam, thấy cô 
vẫn lầm bẩm tự nói một mình, như thể chẳng hề để ú đến vết thương, liền không nhịn được lớn 
tiếng nói: “Rốt cuộc cô bị thương ở đâu vậy?” 


Lữ Cánh Nam nắm lấy tay Trác Mộc Cường Ba, kéo lại ấn vào chỗ mép vết thương, nói: “Ở 
đâu.” Kế đó, cô cởi ba lô đưa cho gã, nói: “Bật đèn cấp cứu lên, ở tầng cuối cùng trong ba lô có 
hai cái hộp đựng đồ y tế đấy.” 


Lữ Cánh Nam bị thương ở mé bên trong đùi, ngón tay Trác Mộc Cường Ba chỉ cảm thấu có máu 
vẫn đang túa ra như suối, xem chừng phải băng bó thật chặt để tăng áp lực cảm máu. Bàn tau 
đây máu của gã vội luống cuống mở ba lô, lấy đèn cấp cứu đeo lên đầu, rồi lại lật tung hộp đựng 
đồ v tế lên, vừa tìm kiếm, gã vừa gắt gỏng: “Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Cho dù lần nàu 
không thể thắng được Merkin, chắc cũng có thể rút lui an toàn được chứ? Rốt cuộc cô đang nghĩ 
gì thế?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Merkin là thủ lĩnh của bọn chúng, nếu Merkin chết, bọn chúng sẽ tự động 
tan rã. Tôi nghĩ, nếu liều một phen, dù có dùng mạng tôi đổi lấy mạng hắn, thì cũng rất đáng... 
chỉ là lần này hắn quá may mắn thôi...” 


“Đáng cái gì? Không đáng chút nào cả!” Trác Mộc Cường Ba đột nhiên lớn giọng mắng mỏ: 
“Cô tưởng cô hụ sinh bản thân, giết chết Merkin, hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta, thì cô 
rất cao thượng, rất vĩ đại chắc? Cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi hay không? Cô 
đã quên trước khi xuất phát, chúng ta đã có ước định như thế nào rồi sao? Cô quên lời hứa của 
mình với giáo sư Phương Tân rồi sao? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu gian lao vất vả, đã 
cùng đối mặt với bao hiểm nguy chết chóc, thử hỏi còn có mấy người sống được đến bây giờ? 
Vào lúc này! Ở nơi này! Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Sao cô có thể dễ dàng từ bỏ 
chúng tôi như thế chứ? Cô có biết hành vi của mình là vô trách nhiệm lắm không? Hả? Đừng 
nói một tên Merkin, cho dù là mười tên Merkin, dùng mạng của cô đi đổi lấy, cũng không đáng! 
Không đáng!” 


Nghe Trác Mộc Cường Ba tức giận mắng mỏ, khóe mắt Lữ Cánh Nam chợt thoáng hiện ra một 
giọt lệ hân hoan, nhưng khóe miệng cô lại hơi nhếch lên, quật cường né tránh ánh mắt dữ dội 
của gã, nhìn về phía xa xa. Trác Mộc Cường Ba giật ra một túi đồ cấp cứu, nhưng chưa mở ra, 
mà dùng đôi bàn tau lấm tấm đầu máu của mình xoay mặt Lữ Cánh Nam lại, ép cô nhìn thẳng 
vào mắt mình, gằn giọng nói: “Hứa với tôi, cô sẽ không làm những chuyện dại dội như vậu 
nữa!” Lữ Cánh Nam không lên tiếng, Trác Mộc Cường Ba lại gầm lên: “Hứa với tôi đi!” 


Lữ Cánh Nam vẫn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới 
buông tay, ngạc nhiên phát hiện ra, hai bàn tay mình đều đang run lên bản bật, gã nghiến răng, 
xé bao cấp cứu, tìm kéo, băng gạc, rồi đưa kéo cắt lựa theo ống quần của Lữ Cánh Nam, dùng 
thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài, Lữ Cánh Nam nói: 
“Viên đạn xuyên qua kẽ giữa ba cơ: cơ mav[20], cơ bắp đùi và cơ khép, không phạm vào xương 
đùi, nhưng ghim rất sâu, sát với động mạch đùi, đã xuyên qua tĩnh mạch hiển, chưa gây thương 
tổn đến dâu thần kinh. Anh khoét nó ra đi, khoét sâu một chút.” 


Trang 2.171/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cầm nhíp và kìm, nhìn máu cứ tuôn ra như suối, nghiến răng nói: “Tôi đã 
làm bao giờ đâu!” 


Lữ Cánh Nam bình tĩnh nói: “Đừng cuống, từ từ thôi, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Anh băng 
chặt lại để tăng áp lực, sau đó đợi mười phút, rồi tiêm thuốc tê. Tôi đã dạy anh rồi mà, từ sâu 
đến nông, sau đó dùng dao phẫu thuật và panh để mở vết thương... chúng ta làm từng bước 
từng bước thôi...” 


Khi Merkin và Soares quay lại chỗ lêu trại, Nhạc Dương và Max đã đốt một đống lửa lên ngôi 
đợi hai người bọn y. “Ô... ông chủ...” Nhìn thấy bóng dáng Merkin từ đằng xa, Max đã rối rít 
đứng lên đón, miệng cười toe toét: “Sao rồi ạ, ông chủ? Có làm thịt được chúng không ạ?” 


Merkin cười gần, ném con dao của Trác Mộc Cường Ba ra đánh “vù” một tiếng, cắm phập 
xuống ngay trước mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương rút con dao lên nói: “Đây là dao của Cường Ba 
thiếu gia.” 


“Thật sao? Lữ Cánh Nam dùng con dao này làm tôi bị thương đấy.” Merkin hờ hững nói. 


“Ủa, ông chủ, ông bị thương rồi!” Max kêu toáng lên, cuống quút chạu xung quanh Merkin, nhìn 
bộ dạng của hắn cứ như thể chỉ hận không thể lập tức lè lưỡi ra la liếm vết thương trên người 
ông chủ của mình vậu. 


“Ừm.” Nhạc Dương điểm đạm giơ con dao lên, thảm nhủ: “Giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở 
chung với nhau, còn anh Ba Tang... lẽ nào đã... ” 


Merkin bước lại gần mấy bước, nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương, nói: “Hình như cậu cũng 
không ngạc nhiên lắm thì phải?” 


Nhạc Dương mỉm cười nói: “Tại sao phải ngạc nhiên? Lữ giáo quan và Cường Ba thiếu gia ở 
chung với nhau, vốn là chuyện nằm trong dự đoán của tôi mà.” 


“Vậu hả, nói thử tôi nghe xem.” 


Nhạc Dương nói: “Hôm ấy khi chúng tôi tách ra chạy trốn, ba con sói đuổi theo hai người bọn 
họ, còn năm con truy đuổi bốn người chúng tôi. Phía chúng tôi kỳ thực cũng khá thoải mái, thế 
công của lũ sói nhanh chóng bị Lữ giáo quan và pháp sư Á La làm cho rối loạn, tôi cũng nhờ vậu 
mới có cơ hội nhân lúc rối loạn bỏ chạy một mình, đến đây hội hợp với mấy người. Tôi tin chắc, 
sau khi loại trừ uy hiếp của lũ sói, bọn họ sẽ không để mặc Cường Ba thiếu gia và anh Ba Tang 
phải một mình đối mặt với ba con sói kia, nhất định sẽ phái người đến trợ giúp, hoặc là đi tìm 
tôi. Nhưng thực lực của Mẫn Mẫn lại hơi kém, dẫn theo cô ấu, chỉ sợ chẳng thể nào tìm được 
bọn Cường Ba thiếu gia, thế nên cần phải có người ở lại bảo vệ cho cô ấy. Mà giáo quan Lữ 
Cánh Nam và Mẫn Mẫn thường ngày vẫn hơi có va chạm, đồng thời cô ấy cũng không phải 
người có thân thủ giỏi nhất trong bọn, vì vậu người ở lại bảo vệ Mẫn Mẫn chắc trăm phần trăm 
phải là pháp sư Á La, còn người đi tìm Cường Ba thiếu gia chỉ có thể là Lữ Cánh Nam mà thôi. 
Vả lại, thực lực của giáo quan tương đương với ông, nếu ông đã bị thương, e rằng cô ấu cũng 
không thể rút lui an toàn được. Ngoài ra, rất có thể anh Ba Tang cũng đã gặp nạn!” 


“Hả?” Nghe câu nói cuối cùng của Nhạc Dương, Merkin lấy làm tò mò hỏi: “Sao lại nói vậy?” 


Nhạc Dương đáp: “Với tính cách của Cường Ba thiếu gia, anh ấu tuyệt đối không để anh Ba 


Trang 2.172/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tang tách ra đi một mình. Mà bọn họ có thể theo dấu chúng ta đến đây, chắc chắn là đã phát 
hiện được dấu vết chúng ta để lại khi cắm trại. Đồng thời, với khả năng quan sát của Lữ Cánh 
Nam, cô ấy có thể dựa vào những dấu vết ấu để nắm được hướng đi, nhân số và cả số lượng lũ 
sói đi theo chúng ta nữa. Hôm nay họ dám phục kích hai người, nhưng tuyệt đối không phải là 
mặt đối mặt khiêu chiến, mà họ sẽ đặt bẫy nhằm vào lũ sói, sau đó đơn độc đối phó với ông và 
Soares. Trải qua cuộc ác đấu với lũ sói hôm trước, tin rằng họ cũng đã hiểu khá rõ về lũ sói ở 
nơi nàu, nếu cả ông, Soares và hai con sói kia ở cùng một chỗ, dù rằng họ có ba người thì cũng 
sẽ tạm thời rút lui thôi. Họ dám chủ động tấn công, vậy chứng tỏ rằng bọn sói không ở đấy. Mà 
ông và Soares thì lúc nào cũng đi với nhau, nhưng lại chỉ có Lữ Cánh Nam đấu với ông thôi. Nếu 
anh Ba Tang cũng ở đấy, ừm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh Ba Tang và Cường Ba thiếu gia, hai 
người để lại một người đối phó với Soares, người còn lại đi giúp Lữ giáo quan, vậu thì ông không 
chỉ bị thương nhẹ thế này thôi đâu. Từ đó suy ra, người theo dõi chúng đến đây chỉ có Lữ Cánh 
Nam và Cường Ba thiếu gia, mới đầu không có lũ sói, nên Lữ Cánh Nam khiêu chiến ông, còn 
Cường Ba thiếu gia và Soares thì kiểm chế lẫn nhau. Cả ông và Lữ Cánh Nam đều bị thương, có 
điều vết thương của Lữ giáo quan nặng hơn, vì vậy trước khi lũ sói chạy đến, Cường Ba thiếu gia 
đã mang cô ấy rút lui rồi. Anh Ba Tang không đến, tuyệt đối không thể vì bị thương hay bị lũ sói 
truy đuổi mà phải tản ra, vì với tính cách của anh ấy, thì có chết cũng quyết không đầu hàng. 
Còn Cường Ba thiếu gia, thì trừ phi là chết, bằng không cũng nhất quyết không chịu tách nhau 
ra, vì vậu chỉ có một kết luận mà thôi: anh ấu đã không còn trên đời này nữa.” 


Nghe Nhạc Dương phân tích xong, Merkin chỉ có một cảm giác, đó là: không ngờ trên đời nàu 
lại còn có hạng người như vậy! Soares cũng lấy làm ngạc nhiên, chỉ bằng vài câu nói đơn giản và 
một vài đầu mối rất dễ bị người khác bỏ qua, vậu mà đã có thể suy luận rõ từng chỉ tiết như thể 
chính mình đã từng trải qua và kể lại vậy. Điều quan trọng hơn nữa là, đây không phải kết quả 
của một quá trình nghiền ngẫm suy tư, mà chỉ gần như dựa vào trực giác rồi kết luận trong nháy 
mắt. Thằng nhóc này đúng là một thiên tài! 


Thấy Merkin và Soares đều lộ ra ánh mắt khen ngợi, Max không nhịn được, giội vào một gáo 
nước lạnh: “Này, Nhạc Dương, sao cậu vẫn còn gọi cái gì mà Lữ giáo quan, cái gì mà Cường Ba 
thiếu gia, cái gì mà anh Ba Tang, thế là ú gì hả?” 


Nhạc Dương hờ hững đáp: “Chỉ là cách xưng hô thôi, suốt một thời gian dài gọi vậy thành ra 
quen rồi, cần gì phải để ý vậu chứ?” 


Merkin đang định nói gì đó với Nhạc Dương, vừa giơ tay phải lên, liền không nhịn được đau khẽ 
kêu một tiếng, bộ mặt cười toe toét của Max lập tức xuất hiện trước mắt y, phía sau nụ cười lại 
ẩn chứa nét âu lo vô hạn: “Ông chủ, vết thương của ông không sao chứ, có cần tôi kiểm tra hộ 
không? Vào trong nghỉ ngơi một chút nhé!” 


Merkin bực bội phẩy phẩy tau như đuổi kiến, nói: “Tránh ral” Max đành gượng gạo cười lùi ra. 
Đến khi Max biến khỏi tằm mắt mình, Merkin mới cười cười bảo Nhạc Dương: “Suy luận chuẩn 
xác lắm, tôi lấy làm mừng vì cậu đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi.” 

Nhạc Dương cũng mỉm cười đáp lại đầy ấn ý: “Chúng ta hợp tác thôi, mỗi người đều có thứ 
mình muốn.” 


Soares đứng bên cạnh nói: “Sao cậu lại đoán chắc là Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba? Mà 
không thể là Lữ Cánh Nam và Ba Tang?” 


Trang 2.173/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương nói: “Rất đơn giản, nếu Lữ giáo quan và anh Ba Tang ở với nhau, vậy thì, giáo 
quan tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo dõi phục kích chúng ta. Dựa theo đặc điểm tính cách của 
mỗi người để đưa ra các chiến thuật khác nhau, đây là sở trường của cô ấu.” Nói tới đây, Nhạc 
Dương lại liếc sang phía Soares một cái, đến cả Merkin cũng bị thương, vậu mà Soares và lũ sói 
của v lại không hẻ tổn hại, Thao thú sư, thật sự đáng sợ như vậy hay sao? 


Merkin lại nói: “Phải rồi, cái tên Cường Ba thiếu gia ấu... có phải trong lúc thám hiểm, đã... đã 
bị thương ở đây hay không?” Merkin vừa nói vừa chỉ tau vào huyệt Thái dương trên đầu mình. 


Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi: “Làm gì có, sao lại hỏi như vậu?” 


Merkin nói: “Lúc tôi và Lữ Cánh Nam giao đấu, hắn vừa muốn giúp, lại do dự, muốn đối phó với 
Soares, cũng rất do dự, đến cuối cùng cũng không ra tay, lúc đứng bên cạnh quan chiến, ánh 
mắt rối loạn, cũng không biết là đang nghĩ ngợi gì nữa, cứ như một tên ngốc vậy.” 


“Tên ngốc!” Nhạc Dương kinh ngạc lặp lại, không ngờ, Merkin lại đánh giá Cường Ba thiếu gia 
như vậu. 


“Ừm, không sai.” Merkin chỉ vào mắt mình một cách khoa trương: “Tôi cảm thấy hai mắt hắn ta 
có vẻ đờ đẫn thất thần, giống như bị phê thuốc vậy, tỉnh thần rất không tập trung, tư duy hỗn 
loạn. Tôi còn nhớ, Trác Mộc Cường Ba mà tôi gặp trước đây, đâu có giống vậy. Lần đầu tiên 
gặp hắn, tuy tôi ở trong bóng tối, nhưng vẫn thấy rõ, Trác Mộc Cường Ba là một người chính 
khí lẫm liệt, tư duy nhanh nhạy, ghét ác như thù; về sau ở Tây Tạng cũng gặp lại mấy lần, hồi 
đó hắn ta vẫn hết sức quyết đoán, mẫn cảm, chứng tỏ một năng lực lãnh đạo thiên tài, khiến 
những người bên cạnh phải khâm phục. Sau nữa thì số lần gặp mặt không nhiều, chỉ ngẫu nhiên 
có một hai lần, lần nào cũng ở trạng thái chiến đấu. Cho đến lần này, gặp lại hắn ở Shangri-la, 
tôi liền phát hiện Trác Mộc Cường Ba của hôm nay không còn như trước nữa, rất khác, thông 
thường, chỉ khi não bộ bị kích thích hay nhiễu loạn gì, mới thành ra như vậu thôi. Ừm, phải rồi, 
trước đây chẳng phải hắn từng trúng... cổ độc gì đó hau sao?” 


Nhạc Dương lắc đâu: “Cổ độc trên người Cường Ba thiếu gia chẳng phải đã được giải rồi sao? 
Hơn nữa, nghe ông nói vậy, tôi lại cảm thấy rất bình thường, Cường Ba thiếu gia xưa nay vẫn 
vậu, trí nhớ của anh ấu vốn rất kém, vả lại, mỗi lần tranh biện với giáo quan, anh ấy đều không 
nắm được trọng điểm, lần nào cũng bị cô ấu nói cho không thể phản bác nổi. Có điều, nghị lực 
của Cường Ba thiếu gia thì rất kinh người, nếu một lần không nhớ được, anh ấy sẽ nghiền đi 


^s 2 


ngẫm lại một trăm lần, một nghìn lần, cho đến khi nào nhớ rõ mới thôi. 
Merkin nói: “Không đúng, không đúng.” 


Nhạc Dương thảm nhủ: “Không thể nào chứ, ngày ngày đều ở bên cạnh Cường Ba thiếu gia, tôi 
có cảm thấu gì đâu, chẳng lẽ anh ấu đi với giáo quan, phải chịu đựng giày xéo, đến nỗi bộ óc 
cũng trở nên phản ứng chậm rồi sao?” 


*A, phải rồi.” Soares đột nhiên sực nhớ ra, cất tiếng hỏi: “Cậu có biết, Trác Mộc Cường Ba hay 
Lữ Cánh Nam có một cái còi gọi sói không?” 


Nhạc Dương gật đầu: “Của Cường Ba thiếu gia đấy.” 


“Hắn lấy ở đâu ra vậu?” 


Trang 2.174/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Chuyện nàu, nghe nói rất tình cờ, là lúc Cường Ba thiếu gia ở Khả Khả Tây Lý...” 


Theo sự chỉ dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường Ba tiến hành băng bó xung quanh vết 
thương cho cô, rồi gây mê cục bộ, mở rộng vết thương, tách các mô cơ và thịt ra, cảm máu... 
đây thực sự là một cuộc phẫu thuật vô cùng quái dị, người làm phẫu thuật thì mồ hôi mồ kê nhễ 
nhại, căng thẳng vô cùng: còn người được phẫu thuật thì hết sức ung dung thoải mái, vừa chỉ 
dẫn cho người phẫu thuật phải làm như thế nào, vừa nói chuyện phiếm. 


“Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật dã chiến kiểu này, là để may vết thương cho một đồng 
đội, anh ấu cũng bị thương ở đùi, nhưng là do ngã từ trên cao xuống, bị đá nhọn rạch toác một 
vết rộng. Lúc đó cũng chỉ có hai người, chúng tôi tham gia một cuộc thi hành quân việt dã 
đường dài do mấy nước cùng tổ chức. Đó mới đúng là máu chảy như suối, mà chúng tôi chỉ có 
các trang bị cấp cứu thông thường, băng bó gần như không có hiệu quả gì, tôi đã mấy lần rửa 
vết thương, định tìm mạch máu bị vỡ, kết quả là lúc cắt đi phần thịt bị hoại tử, lại làm đứt thêm 
một động mạch khác, khiến cho máu chảy ra còn nhanh hơn cả nhịp tim tôi đập nữa. Xung 
quanh lúc ấy không có một ai, tôi chỉ còn biết tự nói với mình: nhất định sẽ được, Lữ Cánh 
Nam, cô không được hoảng, trước khi đội cứu hộ đến nơi, chỉ có cô mới cứu được anh ấy thôi... 
được rồi, giờ dùng cái banh tách chỗ thịt đó ra đi, cái panh là cái thứ ba ở hàng thứ hai bên tau 
trái anh ấu, chọn cỡ vừa...” 


“Ở nơi hoang dã, chúng ta thường xuyên gặp phải những vấn đề như vậy, xung quanh không ai 
có thể giúp anh được, không có xe cấp cứu, không có cảnh sát, cũng không có những người qua 
đường tốt bụng. Anh sẽ phát hiện, anh không phải đang ở giữa một quần thể xã hội, mà giống 
như đột nhiên nhảy ra khỏi cái vòng đó vậy, từ những thứ cơ bản nhất như ăn ở đi lại, đến tất cả 
bệnh tật ốm đau, và cả những hỉ nộ ai lạc trong lòng anh, đều không có ai cảm nhận được, chỉ 
có một mình anh mà thôi. Anh phải học cách nói chuyện với cây cối, giao lưu với cát và đá, để 
chúng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh, đồng thời cũng phải học từ chúng cách sinh tổn ở giữa 
chốn hoang dã ấy. Thấy chưa hả? Hình như anh đã nhìn thấy vị trí viên đạn ở đâu rồi đó.” 


“Tôi thấy thứ gì đó màu hồng phấn, hình như rất cứng, không phải cơ thịt, nhưng cũng không 
giống viên đạn cho lắm.” 


“Màu hồng phấn đó là màng xương, anh phải tách ra, viên đạn kẹt trong cơ thịt ở phía bên trái, 
sâu hơn chút nữa. Phải rồi. Đừng căng thẳng vậy chứ. Yên nào, để tôi lau mồ hôi cho anh. Anh 
phải chú ú kịp thời thấm máu bẩn, bằng không máu rỉ ra sẽ nhanh chóng che mất tảm nhìn 
đấy.” 


“Tìm được rồi!” 
“Không, đừng dùng kẹp mạch máu, anh không kẹp được đâu, có kẹp hình trứng đấy không?” 


Viên đạn đã được lấu ra, rơi xuống đất kêu “cách cách”, Trác Mộc Cường Ba cũng như vừa chạu 
hết một chặng marathon, hơi thở nặng nề, phì phà phì phò như trâu. Lữ Cánh Nam lại bảo gã: 
“Đừng căng thẳng quá, cũng đừng thả lỏng quá, lấy viên đạn ra mới chỉ là bước đầu tiên thôi, 
tiếp theo đó còn phải rửa vết thương và cảm máu, phải hết sức cần thận. Lực xung kích của viên 
đạn đã làm cho các tổ chức cơ xung quanh đường đạn đều hoại tử cả rồi, anh phải khoét sạch 
đi.” 


Thình lình, toàn thân Lữ Cánh Nam run bắn lên một chặp, Trác Mộc Cường Ba kinh hoảng kêu 


Trang 2.175/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lên: “Sao vậy?” 


Lữ Cánh Nam nở một nụ cười điểm đạm, lắc đầu nói: “Không có gì, anh chạm phải dây thần 
kinh của tôi rồi, trực tiếp kích thích lên dây thần kinh, sẽ khiến cơ bắp toàn thân thình lình co 
rút. Cần thận một chút, các khớp tay của anh đừng cứng quá, thả lỏng ra một chút đi, thắt chặt 
các mạch máu vào, rửa sạch vết thương. Anh căng thẳng quá rồi, để tôi hát cho anh nghe một 
bài nhé.” 


“Núi tuyết mênh mông trải dài tít tắp, sư tử là báu vật của trời...” Giọng ca yếu ớt của cô khe 
khẽ vang lên, quấn quýt vấn vương, giọng ca này sao mà quen thuộc thế, từ nhỏ khi nằm trên 
lưng mẹ, Trác Mộc Cường Ba đã nghe nó đến lúc lớn. Rồi sau đó, lại có vô số lần, em gái nằm 
trong lòng gã, khe khẽ ngâm nga... Vừa nghe khúc dân ca của người Tạng ấy, Trác Mộc Cường 
Ba vừa điều chỉnh lại nhịp thở, thả lỏng đầu óc, cố gắng nhớ lại từng bước, từng thủ thuật Lữ 
Cánh Nam đã dạy mình, làm sạch, banh vết thương ra, cắt đi những phần thịt đã bị hoại 


2 


tử... 


Chó thích 


Tran 


[20] Tên một cơ trong môn giải phẫu học (Sartorius). 


Trang 2.176/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 25: Gáp Lại Ba Anh Em Sói Xám - Nụ 
Đồn Biệt Ly 


“Mấy nghìn năm nay, nhân loại chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói 
cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng 
nghe sự cảm kích, niềm vưi và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước 
Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông 
ấu không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp 
giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấu, có điều trải qua nhiều 
năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được mười ba loại 
âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói...” 


Có một sự thật hiển nhiên, Lữ Cánh Nam đã đánh giá cao năng lực thả lỏng của Trác Mộc 
Cường Ba, sau một thời gian dài tinh thần ở trạng thái căng thẳng, nay đột nhiên thả lỏng, cả 
cánh tay gã run lên nhè nhẹ, lúc cắt chỗ thịt bị hoại tử, dao mổ đưa xuống, chỉ nghe “xẹt”, một 
tia chất lỏng bắn vọt lên đầu mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, lại một 
tiếng “xẹt” nữa vang lên, nhưng mùi máu tanh quen thuộc đã khiến gã tức thì ý thức được mình 
vừa gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi. Lữ Cánh Nam cũng nói: “Hả? Anh cắt vào động mạch của 
tôi rồi?” 


Trác Mộc Cường Ba lập tức lại trở nên căng thẳng, luống cuống dùng cánh tau quệt đi vệt máu 
loang lổ trên mặt, hoảng loạn lấy băng gạc, kẹp cảm máu, bao nhiêu trình tự, bao nhiêu bước 
thực hiện đều quên sạch sành sanh, càng tệ hơn nữa là, thời gian dùng phương pháp băng bó 
tăng áp này không thể quá lâu, nếu thiếu máu trong thời gian dài, rất có thể cả cẳng chân Lữ 
Cánh Nam sẽ bị hoại tử. Trong lúc hoảng loạn, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn gương mặt Lữ 
Cánh Nam, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng từ trên tóc mai xuống má, khóe miệng 
khẽ run run, nhưng cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Bấu giờ gã mới sực nhớ ra, hiệu lực của 
thuốc tê sớm đã dứt từ lâu rồi, cũng có nghĩa là, gần như suốt một nửa quá trình cắt bỏ tổ chức 
cơ bị hoại tử, Lữ Cánh Nam vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cô hoàn toàn cảm nhận 
được mỗi lần lưỡi dao trong tay gã cắt xuống, mỗi lần tay gã chạm phải vết thương; vậy mà cô 
không chỉ không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào, còn giữ cho cơ thể không nhúc nhích để phối 
hợp với gã. Vừa nãu, khi gã chạm vào dây thần kinh, toàn thân Lữ Cánh Nam run lên một chặp, 
cũng không phải là phản ứng kích thích gì của cơ thể, mà là bởi cô thực sự không thể khống chế 
được thân thể mình trước cơn đau dữ dội như vậy. “Trời đất, rốt cuộc mình đang làm gì vậy!” 
Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. 


Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường Ba hoảng loạn đến mức cơ hồ chuẩn bị lấy ngón tay bịt vết 
thương lại, bèn cất giọng yếu ớt an ủi: “Cũng chưa cắt phải động mạch lớn nhất, tôi vẫn cố 
gượng được. Nếu băng tăng áp không thể cảm máu, thì dùng cách khác. Vách động mạch rất 
dày, anh tìm nó trước, rồi dùng kẹp động mạch cầm máu, lấy kim chỉ may vào, nếu không được 
nữa, thì khâu nối bắc cầu, nếu thực sự vẫn không được, thì buộc ga rô...” 


Trác Mộc Cường Ba đờ đẫn nói: “Tôi... tôi không làm được, tôi chưa làm bao giờ...” 


“Anh làm được, sự tự tin của anh đi đâu mất rồi? Anh là Trác Mộc Cường Ba, anh nhất định sẽ 


Trang 2.177⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


làm được.” Ngưng lại một chút, Lữ Cánh Nam lại nói tiếp: “Nói chuyện với tôi đi, đừng để tôi 


ngủ.” 

“Nói... nói gì bâu giờ?” 

“Nói chuyện gì cũng được, hay là anh hỏi, tôi trả lời, anh muốn biết chuyện gì...” 
“Tại sao cô lại biết bài hát ấu?” 


“Anh quên tôi là Mật tu giả à? Tôi cũng lớn lên ở Tây Tạng, bài hát ấu, từ nhỏ đã thường nghe, 
thường ngâm nga, dĩ nhiên là biết rồi. ” 


“Sao cô lại trở thành Mật tu giả?” 


“Chuyện này thực ra là bởi cha tôi. Cha tôi là một người cực kỳ sùng bái Mật tu, ông ấy tôn sùng 
Mật pháp, một lòng muốn trở thành Mật tu giả, cũng đã từng tu hành ở Nhật Bản nghìn ngày, 
đạt được danh hiệu A Các Lê tôn giả. Nhưng những Mật tu giả theo phái chính thống ở Tây 
Tạng lại không chấp nhận ông, cho rằng ông không đủ tư chất, khó có thể trở thành Mật tu giả. 
Khi ấy cha tôi ở bên ngoài Đại Phật tự cầu pháp, nhưng tăng nhân trong chùa không cho...” 


Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ hỏi: “Đại Phật tự ở đâu vậy?” 


Lữ Cánh Nam nói: “Có rất nhiều ngôi chùa tu luyện pháp môn Mật tu xâu dựng ở những nơi 
thâm sơn cùng cốc hiếm dấu chân người, giống như Đảo Huyền Không tự vậy, rất ít người biết 
đến. Năm đó, cha tôi cũng cậu mình có chút võ nghệ, sau mấy lời qua lại với tăng nhân trong 
chùa, liền ra tau đánh người, kết quả không cần phải nói cũng biết, mới có vài chiêu, cha tôi đã 
bị một vị Cách quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó, ông lại càng si mê Mật tu hơn nữa. Có lẽ 
bởi lòng thành của ông đã động đến trời cao, trong một dịp tình cờ, có một vị đại sư Mật tu phát 
hiện ra tôi rất có thiên phú, vì vậy, tôi liền trở thành Mật tu giả.” Giọng Lữ Cánh Nam bắt đầu 
nhỏ dần nhỏ dần: “Anh chớ nên cảm thấy tôi rất lợi hại, Mật tu giả ở cảnh giới Cách tây, chỉ 
tương đương với người mới nhập môn mà thôi, nếu như... nếu như là anh, có lẽ sẽ làm được tốt 
hơn tôi...” 


“Này, này! Lữ Cánh Naml Lữ Cánh Nam!” Trác Mộc Cường Ba nói: “Cô đừng ngủ chứ!” “Tay gã 
cầm dụng cụ phẫu thuật, nhưng lại không dám nhúc nhích, thấy giọng Lữ Cánh Nam, vội vàng 
lớn tiếng nhắc nhở. 


Giây lát sau, Lữ Cánh Nam dường như đã hồi phục được một chút, chảm chậm mở mắt, nói: 
“Hình như, mệt quá rồi, để tôi nghỉ một lát.” 


“Không được! Cô không được ngủ! Tôi không...” Lời gã còn chưa dứt, chỉ thấy Lữ Cánh Nam 
không biết lấu sức lực ở đâu, đột nhiên khẽ ngắng đầu lên, hai tay giữ lấy gương mặt chỉ cách 
mình trong gang tấc của Trác Mộc Cường Ba, rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín lấy miệng gã. 
Trác Mộc Cường Ba cảm nhận một cách rõ rệt, đôi bàn tay băng lạnh và đôi môi buốt giá ấu, 
đang khe khẽ run lên, sức sống có thể đang dần nhạt nhòa tan biến, nhưng không thể mang ởi 
niềm khát khao mãnh liệt đó. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như thể dừng lại, vô số tinh linh 
trắng muốt từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tóc hai người, đậu trên vai hai 
người, quây xung quanh họ, ôm lấy họ, tựa hồ cũng muốn cảm nhận tình cảm nóng bỏng đó. 


“Cường Ba thiếu gia, đây là khoảnh khắc em được ở gần anh nhất rồi, tâm ú đã thỏa, đời này 


Trang 2.178/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không còn gì hối hận nữa. ” 


Nụ hôn ấy dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của Lữ Cánh Nam, đồng thời cũng hút đi sạch 
mọi tạp niệm trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Lữ Cánh Nam khe khẽ thì thầm bên tai gã: “Em 
tin anh, anh nhất định sẽ làm được, anh là Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia.” Trác Mộc 
Cường Ba cảm giác trời đất như nhuộm lên một màu trắng toát, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không 
hiểu đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Lữ Cánh Nam mềm nhũn ngả xuống vách đá, ngước mắt 
nhìn rồi thốt lên: “Tuyết rơi rồi, đẹp quá...” sau đó thì tắt lim, gã mới giật mình sực tỉnh, bao 
nhiêu suụ nghĩ, bao nhiêu xúc cảm đều gạt hết ra khỏi đầu óc, vội tiếp tục công việc đang còn 
dang dở. 


“Em tin anh, anh nhất định làm được...” thời gian không đợi người, không còn thời gian để do 
dự nữa, Trác Mộc Cường Ba nghiến răng hạ quyết tâm, khi huấn luyện luyện tập như thế nào, 
thì cứ chiếu theo đó mà làm, không ai giúp đỡ, cũng không ai chỉ dẫn, tất cả, đều chỉ có thể dựa 
vào bản thân mà thôi. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm xuống mặt đất liền lập tức biến mất. Thời 
gian cũng đang lặng lẽ trôi, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Trác Mộc Cường Ba 
hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe dụng cụ trên tay va vào nhau “lách cách”. Cũng không rõ 
bao lâu sau, gã mới hân hoan reo lên: “Cầm máu rồi, cầm máu được rồi!” Ngước mắt nhìn lên, 
chỉ thấy Lữ Cánh Nam đang nằm vên ở đó, da trắng như tuyết, gương mặt lạnh như sương, môi 
tái nhọt, tứ chi lạnh toát, quả tim Trác Mộc Cường Ba cơ hồ muốn nhảy thót lên giữa không 
trung, gã vội đưa ngón ta sờ vào cổ cô. 


“Nhất định phải có mạch đập, nhất định phải có mạch đập nhé!” Trác Mộc Cường Ba cơ hồ đã 
thảm cầu khấn tất cả các vị thần Phật mà gã biết, ngón tay chỉ còn cách động mạch cổ cô chưa 
đầy một xăng ti mét mà không dám nhích lên. Gã nhắm chặt mắt lại, từ từ đặt tay lên... 


“Hộc... hộc...” Trác Mộc Cường Ba há miệng thở hổn hển, tựa hồ cả quá trình phẫu thuật vừa 
rồi cũng không mệt bằng việc đặt hai ngón tay ấu xuống cổ Lữ Cánh Nam... Vẫn còn mạch đập, 
Lữ Cánh Nam không thể chết dễ dàng như vậy được. Gã áp sát bên tai Lữ Cánh Nam, khe khẽ 
thì thầm: “Cánh Nam, cô làm tôi sợ chết đi được.” 


Lữ Cánh Nam không nhúc nhích, tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết đang say ngủ. 


Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói: “Tôi làm được rồi, cám ơn cô.” Gã đang định nhổm người dậu, 
chợt cảm thấu bên má mình có cảm giác là lạ, bỗng sực nhớ ra một chuuện, vội vàng áp tay lên 
trán Lữ Cánh Nam, nóng quái Tim Trác Mộc Cường Ba như thắt lại, hỏng bét, đây là phản ứng 
do mất máu quá nhiều, giống như Mẫn Mẫn lúc ở Đảo Huyền Không tự vậy. Cách tốt nhất là 
truyền máu, nhưng gã lục tung ba lô lên cũng không thấu có máu nhân tạo, chỉ còn cách truyền 
dịch thôi vậu. 


Mạch máu của Lữ Cánh Nam đều đã xẹp lép, Trác Mộc Cường Ba đâm thử mấy kim đều không 
thấy có máu chảy ngược ra ống truuền, gã phải rất tốn công mới truyền được dịch vào cơ thể cô, 
song tình trạng vẫn không thuyên giảm là mấy. Giữa chốn đất trời giá lạnh ấy, Trác Mộc Cường 
Ba nghĩ đi nghĩ lại, thấu vẫn còn một cách, chính là tiếp máu qua đường miệng. 


Tuy không phải trực tiếp truyền máu vào huyết quản, nhưng trong máu có rất nhiều chất dinh 
dưỡng, lại dễ được cơ thể hấp thụ, nên cũng rất hiệu quả. Lúc ra tay với bản thân mình, Trác 
Mộc Cường Ba lại chẳng hề do dự, gã vung dao vạch một đường, máu liền chảy thành tia nhỏ 
vào miệng Lữ Cánh Nam. 


Trang 2.179/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba nằm sấp xuống, ôm Lữ Cánh Nam vào lòng, một tay giơ cao túi truyền 
dịch, một tau gác lên miệng cô, dùng ngực và vai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên để khỏi bị sặc. 
Không biết bao lâu sau, máu từ từ ngưng chảy, Trác Mộc Cường Ba lại đổi tay, cắt thêm một 
dao nữa, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt Lữ Cánh Nam mới từ từ trở nên hồng nhuận. 
Đồng thời, tuyết cũng rơi mỗi lúc một lớn hơn. 


Áp tai lắng nghe, nhịp tim Lữ Cánh Nam đã dân mạnh mẽ hơn. Trác Mộc Cường Ba bấu giờ 
mới yên tâm phần nào, bèn quay ra làm nốt mấy việc như dẫn lưu, sát trùng, băng bó... rồi mở 
túi ngủ ra, ôm chặt Lữ Cánh Nam vào lòng, cùng chui vào bên trong, tựa hồ như lại trở về động 
băng trên núi tuyết bên ngoài kia, chỉ là lần nàu, chỉ có gã và Lữ Cánh Nam. 


Sau khi mất khá nhiều máu, cơ thể Trác Mộc Cường Ba cũng chịu không thấu, đầu óc lâng lâng 
chỉ muốn ngủ một giấc. Cuối cùng, gã cũng nở một nụ cười mãn nguyện, ngủ thiếp đi... 


3.13 


“Ủa? Tuyết rơi thật rồi kìa? Cái phần mềm gì đấu chuẩn ra phết nhỉ.” Max kéo cửa lẻu, lớn 
tiếng kêu lên. 


“Theo bản đồ mây này, thì tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa.” Nhạc Dương nói. 


Đằng xa, Merkin và Soares đã đứng trong tuyết được một lúc lâu. Soares nhìn màn sương tuyết 
mờ mờ mịt mịt xung quanh mình, lại đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết rơi hững hờ trên 
không trung. Thời tiết nàu cực kỳ bất lợi với đa số các loài động vật, y cũng rất ghét. 


Merkin nhận ra sự khó chịu của Soares, liền lớn tiếng gọi Max: “Thu dọn đồ đạc nhanh lên, 
chúng ta phải lên đường thôi. ” 


Max quay sang làu bàu với Nhạc Dương: “Cái thứ sương mù khốn kiếp này đã khó chịu lắm rồi, 
giờ thêm cả tuyết nữa, thời với lại chẳng tiết, chó chết thật. Này, giúp một tau đi chứ, Nhạc 
Dương. ” 


Nhạc Dương từ bên ngoài trở vào trong lều, chợt nói: “Đợi đã, máy tính hình như có phản ứng, 
đây là...” 


Max liếc nhìn màn hình, vội vàng chạy ra gọi Merkin. 


Merkin lại xem kết quả hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng không có phản ứng gì, chỉ bảo 
Max: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát.” 


Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ ven bờ suối, em gái mặc áo trắng truyền thống của người 
Tạng, đầu đội vòng hoa, đang tung tăng chạy nhảy, Trác Mộc Cường Ba đuổi theo sau, gã ôm 
chặt lấy em gái, lớn tiếng reo hò: “Bắt được rồi, bắt được rồi!” Em gái gã liền bật cười khanh 
khách. 


Trác Mộc Cường Ba ôm em gái vào lòng nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây trắng lững lờ trôi, đột 
nhiên em gái chống bàn tay bé nhỏ lên ngực gã, ngồi thẳng người dậu, rồi lùi lại một bước, ánh 
mắt u uất nói: “Anh quên em rồi sao?” Dáng vẻ thê lương u buồn như sắp rơi lệ ấu, khiến Trác 
Mộc Cường Ba giật nấu mình kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy: “Mẫn... Mẫn Mãn! Không, anh 
không có, sao anh lại quên em được chứ?” 


Mẫn Mẫn đứng trước mặt Trác Mộc Cường Ba, đột nhiên tách ra làm hai, người bên trái là Mẫn 


Trang 2.180/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Mẫn, người bên phải... dáng vẻ cô đơn hiu quạnh như thể nhìn người lại xót cho mình, nhưng 
cũng không thiếu phần cao ngạo độc lập ấu, chẳng phải Lữ Cánh Nam thì còn ai vào đâu được 
nữa. 


“Cánh... Cánh Naml” Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba dịch chuuển giữa Mẫn Mẫn và Lữ Cánh 
Nam, cuối cùng cũng dừng lại trên người Mẫn Mẫn, cô lao vào lòng gã. Trác Mộc Cường Ba 
không dám ngước mắt lên nhìn Lữ Cánh Nam, chợt nghe cô đứng cạnh khe khẽ hát, một bài 
hát xưa mà Anh, vợ cũ của gã hồi đó rất thích: “Để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, để gió đưa 
giấc mộng của em ởi xa... nhìn em một lần thôi, đừng để má hồng ôm gối chiếc, người tình 
muôn đời của em, tuổi xuân không hối tiếc...” 


Âm thanh trong vắt, trong cơn mơ màng, dường như thực sự có người đang rủ rỉ hát bên tai gã. 
“Cánh Nam sao lại biết hát bài này nhỉ? Mình đang nằm mơ sao?” 


Khi Trác Mộc Cường Ba bắt đầu có ú nghĩ ấy, tiếng ca cũng trở nên mỗi lúc một mờ mịt xa xôi, 
tựa hồ Lữ Cánh Nam mà gã không dám nhìn thẳng ấy cũng đang dần đi xa, còn thân thể Mẫn 
Mẫn trong lòng gã, cũng biến thành một cái bóng, mỗi lúc một nhạt hơn. 


“Không! Đừng đi!” Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh, trong lòng trống không, chẳng còn 
gì cả, không mềm mại như ngọc, cũng không băng lạnh như sắt đá, không gì cả! Tựa hồ giấc 
mộng mấy ngày trước lại tái hiện, một cách bản năng, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những 
tảng đá xung quanh, trong tiềm thức chỉ hụ vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng của mấy hôm trước: 
Lữ Cánh Nam đang ở cạnh đó rèn luyện thân thể, vết thương đã gần như khỏi hẳn. 


Nhưng lần này, gã đưa mắt nhìn khắp lượt cũng chỉ thấy đống lửa đang cháu, sương mù mờ mịt, 
tuuết vẫn chưa thôi rơi, còn người thì chẳng thấu bóng đâu, bốn bẻ trống trải, ngoài đá trơ trọi ra 
thì chẳng còn gì khác! Một nỗi sợ không tên trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân Trác Mộc 
Cường Ba, mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy gã, một cơn gió thổi qua, làm tứ chi gã đều lạnh 
run lên! Trác Mộc Cường Ba bật người dậy, đặt tay lên ngực, trên lồng ngực gã vẫn còn lưu lại 
hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấu, tiếng hát chập chờn như có như không đó phẳng phất như 
đang vấn vít bên tai, nhất định là cô ấu chưa đi xal Trác Mộc Cường Ba sải chân bước dài, vừa 
lớn tiếng gọi tên Lữ Cánh Nam, vừa đi khắp bốn phía xung quanh tìm kiếm. 


Sau khi vòng vòng mấy lượt mà không có thu hoạch gì, tư duy Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rối 
loạn, không biết phải làm sao, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: “Chân cô ấy bị thương, 
có thể đi đâu được? Sao không dưng lại biến mất? Sao lại biến mất?” 


Trác Mộc Cường Ba lấy hết sức hét gọi, không biết mệt mỏi, mãi tới khi sức cùng lực kiệt vẫn 
không thấy hồi âm gì. Còn người gã đang mỏi miệng hét gọi kia, lại đang ở một nơi khuất nẻo 
cách đó không xa. Nghe tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, nhìn bóng hình mông lung đang 
hoang mang quanh quần giữa vùng tuyết trắng, trong lòng Lữ Cánh Nam chợt trào dâng lên 
cảm giác chua xót pha lẫn thương cảm bồi hồi. Cô chỉ thấy như từng lớp, từng lớp ngụy trang 
của mình đang tróc ra, vội lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương, chỉ có cảm giác đau đớn kịch 
liệt ấy mới đủ làm cô tỉnh táo khỏi cơn mê loạn. “Tha thứ cho tôi, tôi không thể đi cùng anh 
được nữa, tôi sợ sẽ mất đi lý tính...” 


“Cánh Nam, đừng đi.” Đột nhiên, giọng Trác Mộc Cường Ba vang lên sau lưng cô. Tim Lữ 
Cánh Nam đập dồn dập, cô hít mạnh một hơi, suứt chút nữa thì tắc thở, nếu hai cánh tay mạnh 


Trang 2.181/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mẽ đó, kéo lấu mình ôm vào lòng, sợ rằng mình sẽ không thể làm gì được. Nhưng chỉ giâu lát 
sau, cô lại không cảm thấy tiếng thở nặng nề cuồng loạn vang lên phía sau nữa, cũng không 
thấy cái bóng cao lớn che khuất cả ánh mặt trời ấy đâu. Bỗng nhiên, phía xa xa vang lên một 
tiếng hét giận dữ: “Lữ Cánh Naml Cô đang ở đâu?” Âm thanh xa dân xa dân. “Xin lỗi, Cường 
Ba thiếu gia, chân tôi bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được, 
anh phải một mình lên đường, mới có hụ vọng đi trước bọn Merkin một bước...” Lữ Cánh Nam 
tự nhủ, nước mắt chằm chậm chảy dài trên má. 


Trác Mộc Cường Ba rõ ràng trông thấy trong sương mù có bóng người đung đưa, vội vàng chạy 
đến, nhưng lại chỉ thấy một cái cây khô đét đang lắc lư trong gió, tựa hồ đang chế nhạo gã, lại 
như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm xa hơn. Cứ thế, hai người đi lướt 
qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần... 


Không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba ủ rũ trở lại bên đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ lững 
lờ bay lên, hòa vào sương mù, trên không trung, những vạt tuyết vẫn rơi lả tả, cảm giác lạnh giá 
bao phủ khắp không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể mình 
tựa như bị rút sạch, một mùi hương vẫn còn thoang thoảng, phải rồi, đêm trước, cô cũng ở đâu, 
ụ như gã lúc nàu. 


Hồi tưởng lại mấy ngày ở bên Lữ Cánh Nam, cô đều ra sức truyền dạy cho gã, dạy gã cách xác 
định phương hướng trong sương mù, dạy gã cách một mình sinh tồn giữa chốn hoang dã, dạy gã 
những kỹ năng chiến đấu đặc biệt, dường như cô đã dự cảm trước được ngày hôm na... 


“Cô ấy sẽ không đi làm chuyện gì dại dột nữa chứ?” Trác Mộc Cường Ba giật thót mình, nhớ lại 
lối đánh liều chết lấu mạng đổi mạng của Lữ Cánh Nam hôm trước, thầm nhủ không hay, vội 
vàng thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn sương mờ mịt. 


Nhạc Dương đi theo bọn Merkin hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Merkin bảo dừng lại, trong lòng 
lấy làm nghi hoặc, mọi lần đều là đi tới khi sắc trời ngả tối, Merkin mới dừng bước tìm nơi cắm 
trại, còn hôm nay thì vẫn còn sớm, vả lại chỗ này địa thế vừa thoáng vừa rộng, không phải là lựa 
chọn tốt để làm nơi cắm trại qua đêm, tại sao lại dừng ở đây chứ? Anh nghĩ vậy, bèn cất tiếng 
hỏi luôn. 


Merkin nở một nụ cười thần bí, nói: “Không phải cậu giỏi suy đoán lắm sao? Đoán thử xeml” 
Max đứng bên cạnh hớn hở nói: “Lần này chắc chắn mày không đoán được đâu.” 


Nhạc Dương nghiêm túc nói: “Vậy để tôi đoán xem, nhìn bộ dạng vui vẻ của mấy người, rõ ràng 
là sẽ xảy ra sự việc gì đấy có lợi cho chúng ta. Nhưng chỗ này cách Bạc Ba La thần miếu vẫn 
còn xa, theo hành trình nà, ít nhất cũng phải đi một hai tháng nữa mới đến được; vả lại địa 
hình địa mạo xung quanh đây tôi đều đã tìm hiểu kỹ rồi, gần khu vực này không có di tích cổ đại 
gì cả; lại càng không thể là phía Cường Ba thiếu gia xảy ra vấn đề, nếu họ theo đến đây, tôi 
sớm đã phát giác được rồi. Chưa đến đích, cũng không xuất hiện niềm vui bất ngờ gì, đối thủ 
của chúng ta cũng không tổn thất, vậu thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là chúng ta có 
thêm trợ thủ...” 


Nhạc Dương còn chưa nói hết, Max đã vỗ tau bôm bốp, luôn miệng khen hay. 


“Cậu tưởng Bạc Ba La thần miếu dễ ra vào vậy sao? Chỉ với bốn chúng ta mà xông vào đó ư? 


Trang 2.182/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tôi không ngu vậy đâu.” Nói đoạn, Merkin khẽ gật đầu với Max một cái. Max liền lấu trong ba lô 
sau lưng ra một cái hộp nhỏ, bóng đèn đỏ gắn bên trên không ngừng chớp sáng. Merkin nói: 
“Tín hiệu gửi trả lại rất mạnh, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi.” 


Nhạc Dương hiểu ra: “Có trợ thủ thật à? Chẳng trách lại dừng ở chỗ thoáng rộng thế nàu...” 
Anh ngấng đầu lên nhìn bầu trời, địa hình nàu không thích hợp cắm trại, nhưng cực kỳ hợp để 
nhảy dù xuống. Nhạc Dương lục lại những tư liệu từng nắm được trong trí nhớ, ngạc nhiên thốt 
lên: “Người của Khafu à? Đám lính đánh thuê người Nga?” 


Lần này, đến lượt bọn Merkin phải ngạc nhiên. Chỉ nghe Merkin nói: “Không ngờ, cả đầu mối 
này các người cũng tra ra được à?” 


Max cao giọng kêu lên: “Không thể nào!” Merkin hằn học trừng mắt lên nhìn hắn, quát cho một 
tiếng: “Thằng ngu, chắc chắn là mày bị để ú lúc đi liên lạc rồi!” Y ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: 
“Có điều, hình như không được phía bên đó chú ý lắm thì phải?” 


Nhạc Dương thầm thở dài, đúng vậu, trong những tư liệu Lữ Cánh Nam cung cấp cho họ từ đầu 
đã có đề cập đến Khafu và đám lính đánh thuê người Nga, chỉ là về sau, họ phát hiện ra Merkin 
sử dụng một đám vì tiền bán mạng do y chiêu nạp được, bao gồm cả bọn săn trộm Hồ Lang kia 
nữa, vả lại cũng không liên hệ gì với Khafu, vậy nên đầu mối này cũng đứt đoạn từ đó. Chẳng ai 
ngờ được, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được buột miệng hỏi: “Chẳng 
lẽ, ông không sợ người nhiều miệng lắm, đem thông tin tiết lộ ra ngoài à?” 


Merkin nói: “Người nhiều miệng lắm? Không... không, không, rất ít người biết được quan hệ 
giữa tôi và Khafu, y là người tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Lần hành động này, Khafu dẫn theo 
một đám lính đánh thuê do đích thân y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bọn chúng 
vốn không biết mình phải đi đâu, làm gì, mà chỉ cần biết có mệnh lệnh, biết đi theo Khafu mà 
thôi. Vả lại, đến cả Khafu, cũng chỉ dựa theo tọa độ tôi đưa cho y để đến đây hội hợp, y cũng 
không rõ tôi đang tìm thứ gì, tiết lộ thông tin... vốn chẳng ai biết thông tin gì, làm sao mà tiết lộ 
được?” 


Nhạc Dương thẩm kinh hãi, cuối cùng đã hiểu được mưu kế của Merkin. Bề ngoài, ụ dẫn theo 
một đám người bán mạng vì tiền quần thảo với bọn họ, nhưng trên thực tế, lực lượng thực sự 
của y vẫn là bọn lính đánh thuê người Nga, vì vậy đến phút cuối cùng, bọn thuộc hạ kia của y đã 
được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi. Còn bọn lính đánh thuê kia thì sao? Merkin chỉ cần ngấm ngầm 
liên lạc với thủ lĩnh tổ chức của chúng, vả lại, còn dùng quan hệ của y và Khafu, giành được sự 
tín nhiệm tuyệt đối của đối phương, thuyết phục đối phương, chỉ cần tập hợp đúng thời gian và 
địa điểm do y định ra là được. Đám lính đánh thuê ấu, trước khi đến nơi này, thậm chí là sau khi 
đến đây rồi, cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Không ai biết được thông tin, vậy thì 
cũng không phải lo đến vấn đề thông tin bị tiết lộ ra nữa. 


Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ hỏi: “Sao không cho tôi biết?” 


Đồng tử trong mắt Merkin đột nhiên thu nhỏ lại, cặp mắt như mắt rắn ấy nhìn chằm chằm vào 
mặt Nhạc Dương, nói: “Để tôi lặp lại một lần nữa nhé, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, 
điều gì cần cho cậu biết, tự nhiên tôi sẽ nói ra, nếu tôi cảm thấy có gì cậu tạm thời chưa cần 
thiết phải biết... cậu là người thông minh, chắc là hiểu phải làm thế nào rồi đấy.” 


Max đứng bên cạnh đắc ý thầm nhủ: “Rết cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn.” 


Trang 2.183/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau đó, Merkin lại nói: “Có điều, mọi biểu hiện của cậu, tôi đều thấy rõ. Tôi không phải là kẻ 
không biết lẽ phải, tự nhiên sẽ dựa theo biểu hiện của cậu mà dành cho cậu sự tín nhiệm nhất 
định, tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng sẽ thay đổi dần theo thời gian. Tôi tin rằng lòng 
tin chúng ta dành cho nhau đều sẽ dân được tăng lên. Tôi thích làm bạn với những người thông 
minh mà.” Nói đoạn, y thân thiện đặt tay lên hai vai Nhạc Dương, gương mặt hết sức hòa dịu dễ 
gần. 


Nhạc Dương gật đầu: “Tôi biết phải làm gì.” 
Hai người nhìn nhau cười cười. 


Vẻ đắc ý lập tức biến thành tức tối, Max đành ngắng đầu lên nhìn trời. 


Trang 2.184/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 2G: Lính Đánh Thuê 


Mười phút sau, Max vặn vẹo cái cổ đã tê mỏi vì ngẩng lên quá lâu, làu bàu cấm cắn: “Sao mãi 
không thấy nhỉ?” 


Merkin nói: “Đừng gấp, độ cao hơn hai nghìn mét, có nhảy dù thì cũng phải mất thời gian chứ.” 


Soares nói: “Chỗ này toàn sương mù, đợi đến lúc mày nhìn thấy thì bọn họ đã ở rất gần chúng 
ta rồi.” 


Lời vừa mới dứt, trong màn sương liền xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhanh chóng lớn dần lên 
trước mắt họ, chẳng mấy chốc Nhạc Dương đã nhìn rõ, đó là một cái hòm lắp ghép chuyên 
dụng có thể tách rời ra của bộ đội đặc chủng đang từ từ bay về phía nàu theo hướng dẫn của tín 
hiệu điều khiển. Sau khi cái hòm lắp ghép đầu tiên xuất hiện, liền đến cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ 
trong giây lát, trên không trung đã xuất hiện gần chục cái hòm lắp ghép như vậy. Nhạc Dương 
thảm kinh hãi, một cái hòm lắp ghép như thế có thể tách ra thành tám hòm nhỏ chứa trang 
thiết bị cho tám người sử dụng, không, loại này còn lớn hơn loại bọn họ thấy trước đây, chắc 
phải đủ đồ cho mười người sử dụng. Cuối cùng, anh cũng không nén được, buột miệng thết: 
“Có bao nhiêu người vậu?” 


Merkin nói: “Nếu trên đường không có tổn thất gì, đại khái khoảng năm trăm người gì đấu.” 


“Năm... năm trăm người...” Nhạc Dương vừa cười, vừa đưa tay lên lau mồ hôi ở phía bọn 
Merkin không nhìn thấy trên mặt, “Vậy thì vét sạch Bạc Ba La thần miếu cũng không thành vấn 
đề rồi.” 


Merkin lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, nói: “Không, muốn vét sạch Bạc Ba La thần miếu, 
đừng nói là năm trăm người, cho dù năm nghìn người cũng không đủ, hừm... lấu được bao nhiêu 
thì lấu thôi.” 


Sau các hòm lắp ghép, người nhảy dù đầu tiên đã xuất hiện trong màn sương mù mịt. Nhạc 
Dương giơ ống nhòm lên, vừa nhìn qua một cái, đã không khỏi kinh ngạc đến ngẩn ra. Người đó 
mặc một bộ trang phục liền thân trắng như tuyết, đầu đội mũ chống nhiễu điện từ giống như của 
các nhà phi hành vũ trụ, kính đen đồng thời cũng là màn hình điện tử che cả hai mắt, dưới cằm 
có ống mẻm để hô hấp, chứng tỏ rằng bộ trang phục này có hệ thống tuần hoàn không khí tự 
động, có bảo đây là trang phục phi hành vũ trụ cũng không hề quá đáng chút nào. Vả lại, nó lại 
không nặng nề vướng víu như trang phục phi hành, mà bó sát vào người, khiến kẻ nhảy dù ấu 
trông hết sức khôi vĩ tráng kiện, thể hình không thua Merkin là mấy. 


Hết lính nhảy dù này đến lính nhảy dù khác xuất hiện trong tầm nhìn, Nhạc Dương thầm ước 
đoán, chiều cao bình quân của đám người nàu đều trên một mét tám lăm, thể trọng hẳn phải 
hơn một trăm cân, sức cánh tay sợ rằng cũng phải đến hai trăm cân là ít. Một đám người như 
vậy, không ngờ chỉ trong giây lát đã xuất hiện đến năm trăm tên ở đây! 


Đám lính nhảy dù đó tiếp đất, liền nhanh nhẹn xếp dù lại, dùng khóa điện tử lấy ba lô trang bị 
của mình trong các hòm lắp ghép, xếp thành hàng lối chỉnh tẻ, cực kỳ ngay ngắn. Từ động tác 


Trang 2.185/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


và thân thủ của họ, Nhạc Dương nhận ra sức chiến đấu của đám người này hoàn toàn khác hẳn 
với bọn bán mạng vì tiền đụng độ với họ mấy lần trước, những kẻ này... không ngờ đều là những 
chiến sĩ có thân thủ tương đương với Ba Tang hoặc Tây Mễ, đặc biệt là khi bọn chúng tập kết 
thành đội hình, sức chiến đấu lại càng đáng sợ gấp bội. Nhạc Dương nhìn những binh sĩ đã đứng 
thành hàng lối, tay đặt sau lưng ấy, chỉ thấy trang phục đều tuyển một sắc trắng, mũ đội đầu 
bằng kim loại, màn hình điện tử che kín mắt, hệ thống ống mềm tuần hoàn không khí vươn ra 
ngoài, cùng một chiều cao, thể hình đều to lớn vạm vỡ... khiến bọn chúng không giống một 
đám binh sĩ, mà giống những cỗ máy giết chóc được sản xuất từ cùng một công xưởng hơn. Đâu 
rõ ràng, là một đám quái vật! 


Mấy trăm người xếp thành đội hình, chiếm cả một khoảng đất rộng, cả Max cũng không khỏi 
cảm khái thốt lên: “Hay quá, đây mới gọi là lính chiến chứt” 


Trong bọn lính nhảy dù ấy, có một người sau khi tiếp đất không ra lấy ba lô ngay, mà rảo bước 
đi tới, ấn một nút nhỏ ở mang tai, màn hình đen che trước mắt liền nâng lên. Y cười lớn, ôm 
chặt lấy Merkin. Nhạc Dương chăm chú nhìn mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước trán, những nếp 
nhăn sâu hoắm ở khóe mắt, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt màu xanh nhạt, sống mũi hơi khoằm, rồi 
so sánh với bức ảnh trong trí nhớ, người này chính là Khafu. Y hơi thấp hơn Merkin một chút, 
nhưng thân hình lại có vẻ vạm vỡ rắn chắc hơn, đôi mắt đã trải nhiều giết chóc ấy, thậm chí cả 
khi mỉm cười cũng toát lên sát khí. 


Khafu vừa nhiệt tình ôm lấy Merkin, đồng thời hỏi: “Anh bạn già, giờ đã có thể cho tôi biết, 
chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ?” 


Merkin cười cười: “Còn nhớ mấy năm trước tôi nói gì với anh không?” 
Ảnh mắt Khafu hơi cụp xuống, rồi lập tức sáng bừng lên: “Thần miếu... Bạc Ba La thần miếu!” 
Merkin cười cười, gật đầu nói: “Nào, để tôi giới thiệu...” 


Nhưng Khafu dường như sớm đã biết trước, không đợi Merkin giới thiệu, đã xổ ra một tràng 
tiếng Anh, đầu tiên nói với Soares: “Soares, tôi biết anh, anh với Merkin trước đây cùng một 
tổ.” Kế đó, lại quay sang Max cười cười bảo: “Chào Max, lần nàu mày không gây họa gì chứ... 


ủa... còn anh bạn trẻ này là... ” 
Merkin liền giới thiệu: “Nhạc Dương, lính trinh sát xuất sắc nhất quân đội Trung Quốc.” 


“À...” Sau khi biết được thân phận của Nhạc Dương, Khafu tỏ ra hết sức thân thiết, ôm hai vai 
anh lắc nhẹ: “Tốt lắm, tốt lắm, tôi cũng xuất thân từ lính trinh sát đấy, Khafu Anski.” Nhạc 
Dương gật gật đầu. Khafu lại chỉ tau về phía đám quái thú, hỏi: “Cậu thấy binh sĩ của tôi trang bị 
thế nào? Hệ thống hình ảnh lập thể mới nhất đấu, có ba chế độ chuyển đổi, nhìn đêm, thăm dò 
bằng hồng ngoại và sóng siêu âm, cho dù ở trong điều kiện nào cũng vẫn giữ được tầm nhìn, kể 
cả phần đầu, toàn bộ đều được thiết kế chống đạn, vả lại còn sử dụng vật liệu sợi siêu nhẹ, phần 
đùi có tấm bảo vệ, găng tau cũng có sợi kim loại, sợi giữ nhiệt, hệ thống tuần hoàn không khí 
riêng. Ngoài ra, toàn bộ đều không có đường may, thiết kế chống nước, ngăn cách khỏi mọi 
nguy cơ sinh hóa. Có thể nói, đám binh sĩ này của tôi có thể sinh tổn ở bất cứ môi trường nào, 
cho dù bị chôn vùi dưới bùn đất hay núi lở, không có không khí, thì trong hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ, vẫn không mất đi sức chiến đấu.” 


Trang 2.186/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương lại thêm một phen ngấm ngầm kinh hãi, những trang bị này rõ ràng là để nhằm 
vào các cơ quan cạm bẫy cũng như cổ độc của Bản giáo, anh không kìm được, buột miệng hỏi: 
“Thế này đúng là vũ trang đến tận răng rồi, nhưng lúc mặc vào tháo ra chẳng phải rất phiền 
phức à?” 


Khafu cười khì khì bảo: “Tại sao phải tháo ra? Trước khi kết thúc nhiệm vụ, bọn chúng sẽ không 
tháo bộ trang phục này ra. Cậu đừng nhìn bề ngoài mà tưởng lầm, thực ra mặc vào là cậu sẽ 
biết ngay, còn dễ chịu hơn cậu tưởng nhiều lắm, thậm chí có thể nói, giống như là chui vào túi 
ngủ vậu. Mặc bộ đồ này, cậu có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tư thế nào cũng được.” 


“Vậy... vậu đại tiểu tiện thì sao?” Max cũng chưa từng mặc loại quần áo kiểu này bao giờ. 


Khafu không nín được, phá lên cười ha hả: “Max, nhà thiết kế chính của bộ trang phục này, 
chính là ông chủ của mày đó, mày chưa mặc thử bao giờ hả? Tuy là đồ liền thân kín mít, nhưng 
cũng vẫn có đường bài tiết riêng chứ.” 


Merkin đứng bên cạnh đưa mắt ước lượng nhân số, chau mày hỏi: “Khafu, tổn thất bao nhiêu 
người vậu?” 


Khafu lắc đầu nói: “Đại khái khoảng một nửa, Ben, thời tiết trên đỉnh núi này có lẽ là thời tiết 
xấu nhất tôi từng gặp phải đấy, một năm bốn mùa sương mù và gió lớn không hề gián đoạn. Tôi 
thấu anh một ngày phát tín hiệu hai lần, biết là việc rất gấp, nên thời tiết đỡ hơn một chút là lập 
tức lệnh cho bọn chúng liều chết xông lên, đám người tổn thất kia đều bị gió lớn thổi bay, hoặc 
đi lạc trong màn tuyết mù mịt cả.” 


Thấy Merkin lộ vẻ gượng gạo, Khafu lại nói: “Có điều những tên còn lại này đều là tính anh 
trong các tinh anh, hầu hết đều là cựu binh trên chiến trường giải ngũ trở về, cũng có khá nhiều 
thành viên trong các đội lính đặc nhiệm nữa. Giờ bọn chúng là của anh cả rồi đấy, tôi đảm bảo, 
năng lực chiến đấu của chúng tuyệt đối có thể khiến anh hài lòng.” 


Nhạc Dương đứng bên cạnh khẽ hỏi: “Đều là người Nga à?” 


“À không.” Khafu: “Tuy gọi là lính đánh thuê Nga, nhưng thực ra bọn chúng đến từ khắp các 
nước trên thế giới, chẳng qua được tôi huấn luuện một cách thống nhất, thực thi nhiệm vụ một 
cách thống nhất mà thôi, cũng có khá nhiều cựu binh hồi trước từng đi theo Ben đấy, năng lực 
tác chiến rất mạnh.” 


Trong lúc Khafu và Nhạc Dương nói chuyện, chỉ thấy Merkin đã bước đến phía trước đội quân 
lính đánh thuê. Khafu giơ một tay lên, đội hình liền tự động chuyển thành dạng bán nguyệt, đảm 
bảo cho đa số người có thể nhìn thấy Merkin, đồng thời tất cả đều có thể nghe rõ tiếng y. 
Merkin lớn tiếng nói: “Ta là Merkinl Ben Merkin! Có lẽ trong các người cũng có kẻ đã biết tên 
ta, hoặc nhiều người còn chưa biết, có điều cũng không sao, kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ huy các 
người thực hiện nhiệm vụ lần này. Khafu, chiến hữu thân thiết nhất của ta đã giao quyền chỉ huụ 
tối cao của hành động lần này vào tay ta, ta hụ vọng các người, cũng có thể tuyệt đối tuân theo 
mệnh lệnh của ta, giống như phục tùng mệnh lệnh của Khafu vậy!” 


“Trước khi bắt đầu hành động, ta muốn hỏi các người mấy câu hỏi, chúng ta vào sinh ra tử, rốt 
cuộc là vì cái gì?” 


“..., Có ai không muốn sống thoải mái an nhàn đâu chứ?” 


Trang 2.187/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Những lúc tắm máu giết chóc trên chiến trường, có bao giờ các người từng có ý nghĩ muốn kết 
thúc cuộc sống trên đầu ngọn súng ấy không?” 


“Bây giờ, có một cơ hội...” 
“Không cần phải sống những ngày liều mạng chém giết nữa... ” 
“... Có thể sở hữu tất cả những thứ các người từng khát khao...” 


Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua màn sương, quan sát hoàn cảnh xung quanh, gã bắt đầu lần 
theo dấu vết từ chỗ Merkin cắm trại đêm hôm trước, dựa vào đó suy đoán ra tuyến đường 
Merkin có thể đi, sau đó không ngừng truy đuổi. Trác Mộc Cường Ba cho rằng, gã xuất phát 
muộn hơn Merkin nửa ngày, nhưng gã đi đường thẳng, vả lại bọn Merkin nhất định sẽ còn dừng 
lại cắm trại, chỉ cần mình có thể đuổi suốt ngàu đêm, chắc chắn là sẽ bắt kịp đối phương, hoặc 
là... kịp thời ngăn Lữ Cánh Nam lại. Cô đang bị thương ở chân, chắc chắn không thể đi nhanh 
bằng gã được. 


“Chỉ cần phương hướng không sai, nhanh nhất là đêm nay sẽ có thể tìm được Merkin.” Trác 
Mộc Cường Ba đang tự nhủ với lòng, chợt nghe phía trước có tiếng gầm lớn, tựa như tiếng kêu 
của loài dã thú gì đó, vả lại không chỉ là một con, mà là cả một đàn! Liền ngay sau đó, gã lại 
phát hiện có hai cái bóng trong sương mù, đang từ hai phía trái phải tiến lại gần mình, một cái 
màu xám, một cái màu đen, sói, là hai con sói do tên Thao thú sư kia khống chết Trác Mộc 
Cường Ba không hiểu tại sao mình vừa thoáng nhìn đã có thể khẳng định đây chính là lũ sói của 
Soares, đó gần như là một thứ trực giác bản năng, trực giác còn cho gã biết, hai con sói ấu 
dường như không hề có ý định chiến đấu. 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã bôn ba cả một quãng đường dài, thể lực cũng tiêu hao gần hết, 
những ngày trước, cứ đến chập tối là Lữ Cánh Nam lại yêu cầu gã thực hiện một loạt động tác 
cổ quái phối hợp với nhịp thở để hồi phục lại thể năng. Nhưng kẻ địch đang ở trước mắt, Trác 
Mộc Cường Ba không dám mạo hiểm nghỉ ngơi, lũ sói đang ở đây, chứng tỏ bọn Merkin cũng 
cách không xa, toàn thân gã ướt sũng mô hôi, gió lạnh thổi tới lại càng thấy lạnh hơn. 


Hai con sói ấy không có vẻ gì là muốn chiến đấu, cũng không gầm gừ cảnh cáo, chỉ cần thận 
tiếp cận gã, nghếch mũi lên hít hít ngửi ngửi gì đó. Trác Mộc Cường Ba lấu làm ngạc nhiên, gã 
đã từng chiến đấu với bọn sói này, lẽ nào chúng lại quên mất mùi cơ thể gã được sao? Hay là 
gặp phải lũ sói khác? Không! Chính là bọn chúng rồi! Bọn chúng muốn làm gì vậy? 


Hai con sói dừng lại cách Trác Mộc Cường Ba khoảng mười bước rồi không tiến lên nữa, con sói 
xám “gừ gừ” gì đó với con sói đen, sói đen đưa mắt nhìn ra phía sau, rồi lắc lắc đầu. Sói xám lại 
nhìn Trác Mộc Cường Ba, “khit khit” hai tiếng với sói đen, sói đen “khục khục” đáp lại bằng một 
âm mũi có vẻ uy hiếp. Sói xám dường như muốn lại gần hơn một chút nữa, nhưng sói đen đã 
giơ chân trước lên ngăn nó lại, kế đó dùng đầu húc vào nó một cái, trong họng phát ra một 
tràng âm thanh khọt khẹt. Sói xám đành cúi đầu, bất an dùng chân trước cào cào xuống mặt 
đất. 


Nhìn hành động kỳ quái của hai con sói, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nghĩ ra, hai con sói nàu 
rất có khả năng là chưa nhận được mệnh lệnh của tên Thao thú sư, mà chỉ tuần tra lãnh địa của 
mình theo thói quen, tình cờ gặp phải gã mà thôi. Nếu như không có mệnh lệnh của tên Thao 


Trang 2.188/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thú sư kia... Trác Mộc Cường Ba quyết định mạo hiểm một phen, thử giao lưu với hai con sói 
này. Gã chảm chậm ngồi xổm xuống, để tâm mắt ngang với đầu lũ sói, chăm chú nhìn vào mắt 
chúng, khe khẽ nói: “Các ngươi sẽ không làm hại ta, phải không?” 


Sói xám cảnh giác nhìn xoáy vào Trác Mộc Cường Ba, còn sói đen lại nhe răng phát ra một 
tiếng gầm gừ khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba giơ hai tay lên, xòe rộng bàn tay ra, tỏ ý trong ta 
mình không có gì, không thể gây uy hiếp gì đến bọn chúng, sau đó nói: “Các ngươi không cần 
nghe lệnh của tên Thao thú sư đó, chúng ta không phải kẻ địch, ta sẽ không cướp đoạt thức ăn 
của các ngươi, cũng không xâm chiếm lãnh địa của các ngươi... ” 


Con sói xám quay đầu đi, tựa hồ đang cười gằn. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, rồi lại 
dùng tiếng Tạng cổ lặp lại một lượt, mới nói được nửa câu, phía xa xa lại vẳng đến tiếng gào rú 
ầm ï. Lần này Trác Mộc Cường Ba đã nghe rõ hơn, âm thanh ấy không giống như của dã thú 
phát ra, mà giống tiếng hò reo của rất nhiều người tập trung lại một chỗ hơn. Thế nhưng, muốn 
phát ra được âm thanh như thế, phải có bao nhiêu người cùng ở đấy chứ! Hai con sói cũng bị 
âm thanh kia thu hút, lần lượt ngoảnh đầu về phía đó. Trác Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấu đứng 
bật dậu, thử tiến lại gần con sói thêm chút nữa, cử động đó của gã lập tức làm kinh động bọn 
chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, tăng tốc trong nháy mắt, lao bổ về phía Trác Mộc 
Cường Ba, sói xám cũng theo sát phía sau... Ở khoảng cách gần thế này, Trác Mộc Cường Ba 
cơ hồ không thể né tránh. 


Trong khoảnh khắc đó, đợt huấn luyện đặc biệt của Lữ Cánh Nam mấy ngày trước đã tỏ ra có 
hiệu quả, gần như trong vô thức, Trác Mộc Cường Ba đã kịp thời đưa tay lên che chắn cho các 
vị trí quan trọng như mặt, đầu, cổ họng, tay kia rút đao đánh “soạt” một tiếng. Nhưng tốc độ của 
lũ sói cũng rất kinh người, gã mới giơ tay lên, con sói đen đã húc vào người rồi. Cú lao rất mạnh, 
khiến cả người Trác Mộc Cường Ba loạng choạng lùi lại mấy bước, kế đó con sói xám lại bồi 
thêm một cú húc nữa, làm gã mất trọng tâm ngã phịch xuống đất. Cổ tau Trác Mộc Cường Ba 
lật mạnh, thanh đao lưỡi cong của Ba Tang để lại vạch trên không trung một đường parabol 
hoàn hảo, hai con sói liền tách ra hai bên, chừng như muốn cắn vào vai gã. Trác Mộc Cường Ba 
thảm nhủ, “Trúng đòn này, thì cánh tay không cất lên nổi nữa mất.” Mắt thấy lưỡi đao không 
thể vươn tới mình lũ sói, gã liền dồn lực vào cả tay lẫn chân, thân thể rụt về phía trước. Hai con 
sói cùng lúc cắn phập tới, xé toác hai miếng lớn trên áo gã. 


Trác Mộc Cường Ba lộn người bật dậy, chỉ thấy hai con sói đang nhìn chằm chằm vào mình, 
thậm chí, gã còn có cảm giác như con sói đen đang nhíu mày, ánh mắt toát lên một vẻ u uất 
khó tả, rồi nó lại nghiêng đầu khẽ “gừ gừ” với con sói xám. Trác Mộc Cường Ba không khỏi 
buồn bực trong lòng: “Tại sao? Tại sao nhất định phải tấn công ta? Lẽ nào thuốc của tên Thao 
thú sư ấu vẫn còn công hiệu?” Nghĩ tới đây, gã bất giác đưa hai cánh tay lên ngửi ngửi, nhưng 
rốt cuộc chẳng thấu gì lạ. 


Hai con sói đảo một vòng, rồi lại trở lại chắn ở phía có âm thanh vắng tới, mặt đối mặt với Trác 
Mộc Cường Ba, tựa hồ đang cảnh cáo gã: “Không được ởi tiếp!” Con sói đen còn chảm chậm 
tiến lên, ép Trác Mộc Cường Ba phải lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ, lè cả cái lưỡi đỏ chót 
và hàm răng sắc nhọn, như thể đang uy hiếp: “Quay lại đi, quav lại đi!” 


Trác Mộc Cường Ba lại càng lấy làm khó hiểu, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãu 
mới bước lên một bước, hai con sói kia liền thình lình tấn công luôn, bọn chúng đang che giấu 
điều gì? Ngăn cản ta ư? Vậuy thì ta nhất định phải xem xem. Gã vung vầy thanh đao trong tay, 


Trang 2.189/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trầm giọng nói: “Tránh ral” Sói đen nhất quyết không nhân nhượng, tiếng gầm gừ mỗi lúc một 
gấp gáp hơn. Ảnh mắt Trác Mộc Cường Ba từ từ trở nên lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ, gã 
nghiến răng ken két, quát lên: “Tránh ral” 


Một người một sói trừng trừng nhìn nhau, gã bước lên một bước, chân sau con sói liền gập lại, 
tựa hồ sẵn sàng lao bổ vào gã bất cứ lúc nào. Trác Mộc Cường Ba nhìn nó không chớp mắt, bàn 
tau nắm chặt cán đao, lưỡi đao chỉ thẳng vào chóp mũi con sói, tay kia nắm lại thành nắm đấm, 
cũng hướng sang phía con sói xám còn lại, sau đó, lại tiến lên thêm một bước nữa. 


Sói xám hình như hơi sợ, thân mình khẽ lùi về sau, mũi “khịt khịt” mấy tiếng, nhưng sói đen thì 
nhất quyết không lui bước, tiếng gầm gừ trở nên thấp trầm hơn, dài hơn, thái độ uụ hiếp cũng rõ 
rệt hơn. Trác Mộc Cường Ba không hề sợ hãi, lại bước thêm một bước nữa về phía sói đen, 
chân gã giẫm mạnh xuống đất, gã tin rằng sói đen sẽ cảm nhận được mặt đất đang rung lên. 
Vậy là, khoảng cách giữa Trác Mộc Cường Ba và sói đen giờ trở nên rất gần, song phương nhìn 
chòng chọc vào nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhất quyết không chịu lui bước, song 
cũng không hề có ý định phát động tấn công. Trác Mộc Cường Ba chảm chậm nhích người, tiếp 
tục lại gần sói đen hơn nữa. 


Thể hình cao lớn của Trác Mộc Cường Ba, cộng với cái ba lô to tướng trên lưng, tổng trọng 
lượng tính ra phải gấp hơn bốn lần sói đen, cuối cùng, sói đen cũng không đứng vững trước khí 
thế của gã, liền nhảy sang một bên tránh ngay trước khi Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị phát 
động tấn công. Liền sau đó, nó kêu lên một tiếng, rồi cùng sói xám biến vào màn sương, chạy 
về phía Merkin. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Đi báo tin à? Tên Thao thú sư ấy, rốt cuộc đã 
làm như thế nào?” 


Trác Mộc Cường Ba không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy không rõ tại sao bọn Merkin lại dừng chân ở 
đâu, nhưng đằng nào thì cũng đuổi kịp đối phương rồi, nói không chừng Lữ Cánh Nam cũng 
đã... mặc dù hôm qua Lữ Cánh Nam bị thương rất nặng, nhưng gã tuyệt đối không dám so sánh 
người đàn bà thép ấu với người bình thường, gã cần phải điều tra cho rõ, rốt cuộc Lữ Cánh Nam 
có ở phía trước hay không. Ngoài ra, Trác Mộc Cường Ba cũng thắc mắc không hiểu âm thanh 
kia là thế nào. Xét cho cùng, dẫu có bị phát hiện, gã cũng tự tin có thể chạy thoát được, thứ duụ 
nhất có thể đuổi kịp gã là lũ sói, cũng không còn uy hiếp gì nhiều khi gã có cây sáo xương trong 
tay. 


Trác Mộc Cường Ba rảo nhanh bước chân chạy theo hướng lũ sói, âm thanh mỗi lúc một gần, 
màn sương nhạt dần, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng phía sau màn sương mù ấy, gã lại 
không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. 


Trên khoảng đất trống rộng rãi ấu, có một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ tận răng đang xếp hàng 
chỉnh tê ngay ngắn, đội hình vươn dài ra mãi rồi khuất dần trong sương. Thân hình cao lớn của 
Merkin đang đứng trước đội ngũ đó, ụ đang chỉ tay lên trời thao thao bất tuyệt, không biết là hứa 
hẹn gì, còn đám binh sĩ kia thì chốc chốc lại giơ cao cánh tay, đồng thanh reo hò vang dội. Âm 
thanh gã nghe thấy lúc nấu, chính là tiếng reo hò của đám người nàu. 


Sau đó, Trác Mộc Cường Ba mới chú ý thấy, cách gã gần hơn nữa, tên Thao thú sư kia vẫn trùm 
mình trong bộ áo choàng đen, bên cạnh y là một quân nhân mặc bộ đồ liền thân màu trắng, đầu 
đội mũ chụp, có ống mềm để thở. Max đang toe toét cười nói chuyện gì đó với quân nhân ấu, 
còn bên trái Max... người đó... người đó cũng mặc đồ rằn ri giống hệt gã... gương mặt cười rạng 


Trang 2.190⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rỡ như ánh mặt trời quen thuộc ấu... Nhạc Dương! Người đó chính là Nhạc Dương! 


Trác Mộc Cường Ba vẫn không tin, bèn đưa tay dụi mạnh lên mắt, không thể nào sai được, 
người đó chính là Nhạc Dương, anh không chỉ đứng bên cạnh Max, mà còn tham gia bàn luận 
với bọn chúng, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, cũng vẫn là nụ cười tràn đầu ánh nắng đó, chỉ là 
tâm trạng Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm rối bời! Sao vậu chứ? Rốt cuộc đã xảy ra 
chuyện gì? Có phải mình đang nằm mơ hay không? Nếu đúng là thế, vậu thì giấc mộng ấy, thật 
sự quá là đáng sợi 


Trác Mộc Cường Ba đấm mạnh lên tảng đá lớn cạnh đấy, hụ vọng có thể khiến mình thoát ra 
khỏi cơn ác mộng này. Tại sao lại là Nhạc Dương? Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy chẳng phải là 
người trong đội của mình hay sao? Nhưng rốt cuộc gã vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, 
ngược lại, cú đấm còn khiến quân nhân đứng cạnh Thao thú sư Soares chú ý. Đám binh sĩ ăn 
mặc chỉnh tể kia dường như cũng cùng chia sẻ một hệ thống thông tin, quân nhân kia vừa 
ngoảnh đầu, cả đám đều không hẹn mà cùng quay đầu ra, sau đó, Merkin cũng ngoảnh đầu lại, 
liền trông thấy Trác Mộc Cường Ba. 


Trang 2.191/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 27: Tuyệt Cô 


Merkin nhe răng cười, thảm nhủ: “Cường Ba thiếu gia, vẫn không chịu bỏ cuộc à? Ủa, nhìn bộ 
dạng phẫn nộ thế kia, lẽ nào, Lữ Cánh Nam đã chết rồi?” Thấy Max và Khafu đều có ý xông lên 
bắt sống Trác Mộc Cường Ba, Merkin liền giơ tau lên ngăn hai người lại, tự mình bước tới, cười 
cười hỏi: “Ủa, đâu không phải Cường Ba thiếu gia hay sao? Sao hả, phải chăng anh đã nghĩ kỹ 
rồi, muốn nhập bọn với chúng tôi hả?” 


Trác Mộc Cường Ba cố ghìm lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng nói: “Lữ Cánh Nam 
đâu rồi?” 


Bàn tau Merkin vung lên, chỉ đội ngũ đứng sau lưng mình, như cười mà không phải cười đáp: 
“Anh nói xem?” 


Toàn thân Trác Mộc Cường Ba lạnh toát, run giọng kêu lên: “Cô ấu... cô ấu chết rồi sao?” 


Merkin chỉ cười cười không nói, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhịp hô hấp đặc biệt mà Trác Mộc 
Cường Ba đã dần dần quen thuộc lập tức bị rối loạn, gã há miệng thở hồng hộc mấy hơi liền, 
nhìn chòng chọc vào Nhạc Dương một lúc, rồi bật cười khanh khách, đưa tay chỉ Merkin, Nhạc 
Dương và đám người đứng sau lưng họ, gằn giọng nói: “Được! Được! Tôi sẽ trở lại! Các người 
nhớ đấy! Nhớ lấy tất cả những gì mình làm! Chuẩn bị gánh nhận hậu quả đi!” Dứt lời, gã liền lùi 
nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã biến mất trong màn sương dày đặc. 


Nhạc Dương bị Trác Mộc Cường Ba trợn mắt lên nhìn, không ngắng đầu lên được, còn Max lúc 
này lại hăng hái tâng công, vội xun xoe với Merkin: “Ông chủ, để tôi dẫn người đuổi theo hắn! 
Tên này càn quấy quá rồi! Hắn đâu có coi chúng ta ra gì chứ!” Merkin nghĩ ngợi giây lát rồi gật 
gật đầu. Max lập tức phấn khởi chạy đi tìm người, tìm trang thiết bị. Nhạc Dương bước đến bên 
cạnh Merkin nói: “Ông đã hứa với tôi...” 


Merkin cười cười gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng cho hắn, có điều, tôi vẫn không yên tâm 
để hắn ở trong bóng tối quấy râu chúng ta như vậy. Tôi định mời Cường Ba thiếu gia của cậu 
đến đây đi cùng chúng ta thôi.” Nói đoạn, y liếc nhìn Nhạc Dương một cái, rồi tiếp lời: “Như 
vậy, coi như cậu không nợ nần gì hắn nữa rồi.” 


Ở cạnh đấy, Max đã lấy vũ khí mới, cười ha hả, Khafu chọn ra mấy chục tên lính đánh thuê đi 
theo hắn. Soares hú dài một tiếng, hai con sói kia nghe tiếng liền chạy tới, chỉ thấy Soares chỉ 
về phía Trác Mộc Cường Ba vừa đào tẩu. Hai con sói gầm gừ mấy tiếng rồi chạy vụt đi. Max hét 
lớn: “Theo tôi, đi theo bọn sói ấu, nhanh lên! Xé xác tên đó ral” Merkin cười khẩy đứng một 
bên quan sát, nhưng không đưa ra bất cứ chỉ thị gì. 


Thấy Max đã dẫn bọn lính đánh thuê đi xa, mà Merkin dường như đã quên lời hẹn, Nhạc Dương 
bình tĩnh bước tới trước mặt y, nói: “Để tôi đi theo xem sao.” Merkin không đồng ú, cũng không 
phản đối, chỉ xoay người đi đến bên cạnh Khafu. Nhạc Dương biết Merkin đang nghĩ gì, nhưng 
nụ cười thê lương ấy của Cường Ba thiếu gia cứ in hằn trong óc, không sao xóa nhào đi được. 
Anh nghiến răng, rồi vẫn quyết định chạy theo Max và bọn lính đánh thuê kia. 


Trang 2.192/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tuyết hình như mỗi lúc một lớn hơn, Trác Mộc Cường Ba chạy như điên cuồng giữa màn sương 
tuyết mịt mùng, trái tim lạnh giá của gã nấu lên những nhịp bất an, tựa như những bông tuyết 
phiêu linh bị gót giày nặng trịch giẫm nát, nghiền đi nghiền lại, phát ra những tiếng “xạo xạo”. 
Lữ Cánh Nam chết rồi, Nhạc Dương là nội gian? Vậy còn pháp sư Á La và Mẫn Mẫn thì sao? 
Bọn họ đi cùng nhau! Cho dù pháp sư Á La công phu cao cường đến mấy, nhưng chẳng ai dám 
đảm bảo ông có thể tránh được người phe mình ngấm ngầm ra tay ám hại? Nếu pháp sư Á La 
bị hại, Mẫn Mẫn cũng tuyệt đối không thể sống sót ở nơi này! 


Tiếng sói tru và tiếng người hò hét phía sau mỗi lúc một gần hơn, chẳng rõ là có mấu trăm hau 
mấu ngàn người đang truy đuổi gã nữa, không ngờ bọn chúng lại có nhiều người như thế! Còn 
gã thì sao... chỉ còn lại có một mình! Tim Trác Mộc Cường Ba bắt đầu đập loạn nhịp, đồng thời, 
gã hoàn toàn không phát giác, hơi thở của gã đã trở nên rối loạn, gấp gáp như người mắc bệnh 
nặng, gã cũng không hể để ý, gã chỉ muốn chạy, chạy xa một chút, rời khỏi cái nơi đầy rẫy 
những ác mộng này càng xa càng tốt. Trong cơn hoang mang cực độ ấy, gã như thoáng nhìn 
thấy ánh mắt tràn trễ mong đợi của Lữ Cánh Nam, cuối cùng, gã cũng quyết định không theo 
đường cũ quay ngược lại, mà vòng qua chỗ bọn Merkin tập kết, tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều, 
âm thanh truy đuổi sau lưng, đã càng lúc càng gần hơn, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, 
trong lùm cỏ, sau gốc cây khô, sau những tảng đá lớn, đều có bóng dáng của lũ sói. 


Chạy đến cơ hồ kiệt sức, Trác Mộc Cường Ba trượt chân ngã huụch xuống nền đá, rồi lại trượt 
đi xa thêm mấy mét nữa. Cú ngã ấy cũng không nặng lắm, nhưng gã đột nhiên cảm thấy tim 
mình đập cuồng loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lỏng ngực, gã muốn gắng sức chống người lên, 
song thân thể bỗng run lên, cả người như bị sét đánh trúng, tê liệt không thể nhúc nhích được 
nữal Trác Mộc Cường Ba đau đớn ấn tay lên ngực, rồi lại ngã xuống. Trong lòng chợt dâng lên 
một cảm giác giận dữ điên cuồng, gã bất thình lình đấm mạnh vào ngực mình một cái: “Đến cả 
màu cũng muốn phản bội tao nữa hả? Tại sao? Tại sao?...” Chỉ có những bông hoa tuyết rơi lả 
tả, lạnh lẽo hững hờ trả lời lại câu hỏi phẫn uất của gã. 


Sau cú đấm ấy, nhịp tim Trác Mộc Cường Ba dường như dần dần bình ổn trở lại, thế nhưng, gã 
hoàn toàn không hay biết, mình vừa mới vòng một vòng qua cửa địa ngục rồi trở về, phương 
pháp hô hấp của Mật tu đâu phải thứ có thể sử dụng bừa bãi? Trác Mộc Cường Ba vùng vẫu 
chống hai tay xuống định đứng lên chạy tiếp, chỉ thấy xương cốt toàn thân rã rời, tứ chi đều run 
rấu. Cả một ngày liên tục chạy không ngừng đã làm thể lực gã tiêu hao gần như cạn kiệt, vừa rồi 
lửa giận xông lên làm u mê đầu óc, gã chỉ còn biết có chạy và chạy, giờ đây dừng lại, bao nhiêu 
sức lực đều đã tan biến vào hư không. 


Tiếng sói gầm gừ phút chốc đã đến gần, đám lính đánh thuê quả nhiên được huấn luyện rất bài 
bản, Trác Mộc Cường Ba dốc sức chạy điên cuồng như vậy mà cũng không thể thoát khỏi bọn 
chúng. Max thở phì phò như trâu, xông lên trước tiên, giận dữ chửi bới om sòm: “Chạy đi, sao 
không chạy nữa? Nằm lăn lóc dưới đất như con chó ấy!” 


Max cầm súng bước đến sau lưng Trác Mộc Cường Ba, khi hắn chỉ còn cách mình chừng một 
mét, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên bật dậy, xoay người vung đao lên, thanh đao lưỡi cong lóe 
lên như tia chớp. Không ngờ, Max đang thở hồng hộc bỗng nhiên trở nên một người hoàn toàn 
khác, gặp nguụ mà không loạn, nòng súng dịch ngang, chặn lấy lưỡi đao của Trác Mộc Cường 
Ba. Trác Mộc Cường Ba mượn đà nhát đao ấy đứng hẳn lên, rồi lại xoay người theo hướng 
ngược lại, tung cước, nhằm cả người lẫn súng đá tạt ngang một cú rõ mạnh. Cơn giận đang bốc 
lên ngùn ngụt trong đầu bị gã chuuển hóa thành chút sức lực cuối cùng rồi dồn cả vào chiến đấu. 


Trang 2.193/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Max không hề hoảng hốt, giơ cánh tau phải lên che chắn mang tai, người hơi nghiêng đi, ung 
dung hóa giải cú đá của Trác Mộc Cường Ba, đồng thời khẩu súng đã đổi sang tay trái, vừa 
chống đỡ vừa bắn bằng một tau. Nhưng động tác của Trác Mộc Cường Ba tiếp nối rất liền mạch, 
trước tiên xoay sang trái, rồi xoay sang phải, kế đó lại xoay sang trái, loạt đạn của Max, toàn bộ 
đều găm cả trên ba lô sau lưng gã. 


Trác Mộc Cường Ba cứ thế vung đao loang loáng, còn Max thì gặp chiêu nào tiếp chiêu ấy, đám 
lính đánh thuê phía sau quây lại, nhưng vì hai người quấn chặt lấu nhau, nên chúng cũng không 
tiện nổ súng. Max có ý muốn thể hiện thực lực trước đám lính đánh thuê mới đến này, nên mỗi 
quyền mỗi cước đánh ra đều làm bộ làm tịch, tỏ ra rất ung dung thoải mái. Nòng súng nhằm vào 
ngực Trác Mộc Cường Ba, súng nổ, nhưng Trác Mộc Cường Ba đã kịp thời đấm chếch họng 
súng ra phía khác, tia lửa lóe lên quét một vòng ra mé ngoài, có mấy tên lính đánh thuê vội 
vàng lùi lại né tránh. Kế đó, ánh đao của Trác Mộc Cường Ba lại lóe lên. Max đột nhiên lỏng 
tay, một tay cầm súng, tay kia nhanh chóng rút ra con dao găm quân dụng, lấy dao chọi dao, 
đồng thời tay phải lật lên, khẩu tiểu liên liễển xoay nửa vòng trên lòng bàn tay hắn. Max nắm tay 
lại cảm vào nòng súng, dùng như một câu gậy vụt xuống cổ tau Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc 
Cường Ba vội rụt tay về, khẩu súng lại xoay thêm nửa vòng nữa, nòng súng chĩa vào gã. Max 
nhả đạn liên tục. Trác Mộc Cường Ba không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì trúng đạn, trong lúc 
luống cuống, dù sao cũng có chút mau mắn, chỉ thấy lòng bàn tay rung lên, hóa ra đã dùng đao 
hất văng được một viên đạn. 


Hai người quần nhau được một chập, Max chợt buông rơi con dao găm, rồi nắm chặt cổ tay cảm 
đao của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng giữ chặt nòng súng của hắn. Hai người 
giằng co qua lại, nhưng không ai giật ra được. Max cười gằn: “Kỹ thuật xạ kích cận chiến, tưởng 
mỗi mình mày biết thôi chắc?” 


Trác Mộc Cường Ba dồn hết sức lực, nghiêng mạnh người, định quăng Max ra xa như quăng 
một bao cát. Max lập tức buông súng, một tay đè lên hông Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc 
Cường Ba chỉ thấy lực khí ngưng trệ, không sao vận sức được nữa, chẳng những không nhấc 
được Max lên, ngược lại còn bị hắn thừa cơ đá vào khớp gối, ngã lăn ra đất. Còn khẩu súng kia, 
gã cũng không nắm chắc, bị hất văng lên không. Trong khi đó, Max đã một tay tóm lấu Trác 
Mộc Cường Ba, tay kia giơ lên cao chụp một cái. Trác Mộc Cường Ba đang định vùng vẫy đứng 
lên, thì đã bị hắn gí súng vào trán, đè xuống đất. 


Trong khoảnh khắc đó, tâm ý của Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn nguội lạnh, “Không ngờ 
đến cả cái tên tiểu nhân giả dối, bỉ ổi này mà mình cũng không đánh lại,” tất cả mọi chuyện 
trước đây đều tựa hồ như hoa trong kính, trăng trong nước, vạn sự đều đã kết thúc, gã nhắm 
mắt lại, sau đó nghe thấy có người quát lớn: “Max!” 


Ngón tay Max đang đặt trên cò súng, chực bóp vào rồi lại buông ra, buông ra rồi lại định bóp 
vào, trong chớp mắt đã biến đổi mấy lần, đôi mắt nghi hoặc chuuển động quan sát khắp xung 
quanh, sau cùng, cũng vẫn buông cò súng ra, nhìn về phía người vừa lên tiếng, đồng thời hỏi: 
“Nhạc Dương? Sao cậu lại ở đây?” 


Nhạc Dương thở hổn hển khom cả người xuống, nhưng vẫn không ngừng lại, vội vàng nói: 
“Ong chủ bảo, tha cho anh ấu!” 


Max đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại nhìn Nhạc Dương, nghi hoặc hỏi: “Thật à? Lúc 


Trang 2.194/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tôi xuất phát, ông chủ có nói vậy đâu nhỉ?” 


Nhạc Dương đứng thẳng người dậy, lấy thiết bị liên lạc ra, nói với Max: “Có cần nghe ông chủ 
đích thân nói không?” 


Max ngần ngừ, hắn đương nhiên hiểu rất rõ, ông chủ của hắn thường xuyên thay đổi khó lường, 
chẳng ai có thể nhìn thấu được ụ đang nghĩ gì trong đầu, tự nhủ như vậy, hắn liền thu súng vẻ, 
cười khì khì nói: “Vậy thì không cần, chẳng lẽ tôi lại không tin cậu?” Kế đó, hắn lại lấy báng 
súng gõ gõ lên mặt Trác Mộc Cường Ba, đổi giọng châm chọc: “Cường Ba thiếu gia, anh mau 
mắn lắm, ông chủ tôi mở lòng từ bi, lần này tha cho anh một mạng. Nếu anh còn dám đối đầu 
với chúng tôi nữa, đừng trách tôi đánh cho như chó đấy nhé. Hừ, đúng là không biết tự lượng 
sức!” 


Toàn thân Trác Mộc Cường Ba run lên bần bật, răng nghiến ken két, nhưng cơ bắp từ trên 
xuống dưới đều cứng đờ cả ra, muốn lật người nhốm dậy cũng không thể làm nổi. Max đắc ú vô 
cùng, gác súng lên vai, bước lại chỗ bọn lính đánh thuê. “Mấy chiêu vừa rồi thế nào?” “Chà, 
chúng ta trao đổi một chút thôi, không dám nói là học tập, không dám, không dám đâu...” “Đều 
là ông chủ dạy đó, thế này... thế này nàu... ” 


Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê khua tay múa chân cười đùa rôm rả, rồi lại nhìn Trác Mộc 
Cường Ba đang một mình quằn quại vùng vẫu muốn đứng lên trên nền đất tuyết phủ, không 
chút do dự bước về phía gã. Max làm bộ làm tịch với mấy tên lính đánh thuê vài câu, rồi nghiêng 
đầu cười khẩy nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương. 


Nhạc Dương đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, đưa tay ra nói: “Cường Ba thiếu gia...” Nhưng 
rồi, anh ngạc nhiên nhận ra, Trác Mộc Cường Ba căn bản không buồn nhìn mình lấy một cái, 
đôi mắt đờ đẫn của gã chỉ nhìn về phía bầu trời xa xa, giữa hàm răng nghiến chặt kia rít ra hai 
chữ: “Cút đi!” Nhạc Dương không khỏi giật mình, xưa nay anh chưa từng nghe Cường Ba phát 
ra âm thanh nào đáng sợ đến thế, khàn khàn như ác thú gầm gừ, buốt giá như băng. Âm thanh 
ấy, tựa hồ được phát ra từ một Ma vương đến từ chốn Cửu U địa ngục, bình thản đến độ không 
còn chút sắc thái tình cảm nào, khiến người ta nghe xong, cũng thấy lạnh thấu cả tâm can. 


Bàn tau Nhạc Dương sững lại giữa không trung, để mặc cho những bông hoa tuyết rơi xuống, rồi 
tan chảy trong lòng bàn tau. Max và bọn lính đánh thuê như thể đang xem một vở kịch ha, tên 
nào tên nấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương tụt tay lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên 
môi, khẽ nói: “Anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống, thì sẽ đứng lên được thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba thoáng ngần người: “Bỏ gánh nặng xuống, thì sẽ đứng lên được? Nhạc 
Dương nói vậy là có ý gì? Cậu ta muốn nói gì?” 


Tai Max vốn rất thính, vừa khéo lại hiểu được câu tiếng Trung này, vội vàng hùa theo: “Ừm, 
đúng! Thả đi cũng được, nhưng phải để ba lô lại!” 


“Nhạc Dương, cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật, hừ...” Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ra, liền kéo 
dâu móc, cởi ba lô ra, vùng dậy đứng lên, lảo đảo mấy bước mới trụ vững được thân hình, đưa 
mắt nhìn Nhạc Dương, trên môi gã lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo. 


Nhạc Dương bị ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại 
nửa bước, đang chuẩn bị quay người đi, thì liền va phải một người cao lớn. Max đã từ phía sau 


Trang 2.195/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dấn lên, vừa khéo chặn ngay sau lưng Nhạc Dương, khiến anh không thể lùi thêm được nữa. 
Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Max và đám lính đánh thuê, xoa 
người định bỏ đi, chợt nghe Max nói: “Đợi đã, quần áo cũng phải để lại.” 


Nhạc Dương thất thanh kêu lên: “Max...” 


Max cười hì hì nhìn Nhạc Dương, nói: “Ông chủ chỉ nói là thả hắn đi thôi đúng không, có bảo là 
thả cả người lẫn quần áo đâu. Tôi nghĩ, ông chủ cũng không hụ vọng tên này giữ lại súng lục hau 
dao găm gì đó ở trong bóng tối ngấm ngầm phá hoại hành động của chúng ta, đúng không nhỉ? 
Cậu nói có phải không, Nhạc Dương?” 


Nhạc Dương còn định nói gì đó, chợt thấy Trác Mộc Cường Ba sững người lại, bắt đầu cởi cúc 
áo, cởi xong một thứ, lại ném vút ra xa, tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay 
Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, không khỏi run lên, thẫn thờ nhìn Trác Mộc Cường Ba cởi 
từng món, từng món đồ trên người, ném ra xa, cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, đứng sừng 
sững giữa chốn tuyết sương mịt mùng tựa một bức tượng đá. 


“Đủ rồi đấu, Max!” Giọng Nhạc Dương hơi biến đổi. Max lấu làm hứng thú, lườm anh một cái, 
vui vẻ nói: “Thân hình cũng khá lắm, chà chà, cái quần sịp kia đặc biệt quá, giống như của đàn 
bà ấu nhỉ.” Đám lính đánh thuê xung quanh đều cười ồ lên, Max lại vung vấu khẩu súng trên tau 
nói: “Vơ hết đồ đạc, trở về thôi.” 


Thấy một tên lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương lạnh 
lùng gằn giọng quát: “Tránh ra, để tôi!” Anh cần thận nhặt từng món quần áo Trác Mộc Cường 
Ba ném ởi, gấp lại gọn gàng, lúc ngắng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển 
động, tấm thân trần trụi hứng lấy gió lạnh tuyết giá, chằm chậm tiến về phía xa. Max ở phía sau 
thúc giục: “Đi thôi, Nhạc Dương, hắn không chết được đâu, không thấy hắn cường tráng thế à?” 


Nhạc Dương nhớ lại lúc mới vào quân ngũ, Lữ Cánh Nam giảng bài đầu tiên, từng huấn thị đám 
tân binh bọn họ thế này: “Phải nhớ, những điều các cậu sắp làm, người bình thường sẽ không 
thể nào hiểu nổi; các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn; các 
cậu sẽ phải đối diện với những tình cảnh người thường không thể nào tưởng tượng được; các cậu 
sẽ phải từ bỏ đi sự tôn nghiêm của chính mình! Các cậu sẽ phải kú hợp đồng với ma quở, khi 
cần thiết, có thể sẽ phải bán đi tất thảu mọi thứ, ngoại trừ linh hồn mình, đồng thời phải khắc 
chế bản tâm trước ham muốn hưởng thụ cuồn cuộn như thác lũ. Có rất nhiều người đi trước các 
cậu đã trụy lạc, nhưng không ai trách bọn họ, cũng như thế, tôi cũng sẽ không trách các cậu, tôi 
chỉ hụ vọng các cậu có thể giữ được một trái tim chính nghĩa. Khi các cậu không thể không đắm 
mình trong bể rượu, trong rừng thịt, khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác, khi các cậu 
phải vung dao trên phố, đổ máu nơi đấu trường, tôi hụ vọng các cậu chớ nên quên rằng, các 
cậu... từng là một người chân chính! Vĩnh viễn, đừng bao giờ quên!” 


Nhạc Dương trằm mặc, đưa mắt liếc nhìn bóng hình sắp khuất hẳn trong màn sương kia lần 
cuối, rồi tự cảnh cáo mình: “Không được rơi lệ, không được đỏ mắt, mày có thể làm được, màu 
cần phải làm được.” Cơ hồ như xúc cảm đã hóa thành vật thực, từ sâu thắm trong đáy lòng cuồn 
cuộn dâng lên, trào ra cổ họng, Nhạc Dương dùng hai hàm răng nghiền nát nó, hòa với nước 
bọt, rồi lại nuốt trở xuống, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Trác Mộc Cường Ba đi khuất dần, trong 
lòng thầm khấn nguyện: “Cường Ba thiếu gia, trên đường, bình an.” 


Max mang theo ba lô hành lý của Trác Mộc Cường Ba, hưng phấn khua chân múa tay khoe 


Trang 2.196/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khoang với đồng bọn rằng mình chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho Trác Mộc Cường Ba lạy lục 
xin tha thế nào, còn Nhạc Dương thì lặng lẽ đi tới lều của Merkin. 


Merkin hình như đang bàn bạc với Khafu xem nên sắp xếp đám lính đánh thuê như thế nào, 
thấy Nhạc Dương bước vào, chỉ hờ hững hỏi: “Thả rồi à?” 


Nhạc Dương gật đầu. Merkin lại nói: “Vậy hiện giờ, cậu và hắn, chắc là không còn quan hệ gì 
nữa chứ?” 


Nhạc Dương lại gật đầu. Merkin hỏi thêm: “Nếu Cường Ba thiếu gia lại tiếp tục truy theo, gâu 
phiền phức cho chúng ta, cậu tính sao?” 


Nhạc Dương ngây người, vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, mình sẽ khó tránh khỏi tội 
chết, đột nhiên nghe Merkin hỏi một câu như thế, anh lập tức phản ứng lại ngay, nghiêm giọng 
đáp: “Tôi sẽ tự tay bắt giết anh ấy.” 


“Tốt!” Merkin cười lớn đứng lên, vỗ vỗ vai Nhạc Dương nói: “Tôi thích nhất là những nam nhi 
nhiệt huyết trọng tình trọng nghĩa như cậu. Cậu chịu giúp đỡ Cường Ba thiếu gia của cậu như 
thế, chắc hắn rằng trong tương lai, cậu cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi.” Nói đến đâu, 
ụ chợt đổi giọng cảm thán: “Thực ra đi tìm kiếm di tích, báu vật ở những vùng hoang vu không 
bóng người nàu, chẳng có gì mà phải phân biệt quốc gia dân tộc cả, hợp lại thì hai bên cùng có 
lợi, tách ra thì cả hai đều bại, Cường Ba thiếu gia của cậu, thực ra không nên đứng ở lập trường 
đối địch với chúng ta chút nào.” 


Kế đó, Merkin lại hỏi rõ từng chỉ tiết của hành động lần này, Nhạc Dương không dám giấu 
giếm, toàn bộ đều kể lại tận tường, chỉ là không nhắc đến trong áo lót của Trác Mộc Cường Ba 
có một túi ngầm. Merkin nghe nói đồ đạc và quần áo của Trác Mộc Cường Ba đều được mang 
về đâu, vội vàng bảo: “Cậu ra ngoài mang hết quần áo và ba lô đó vào đây, nhớ kỹ đấy không 
được thiếu món nào, còn nữa... nói với đám lính đánh thuê ấy, bất cứ thứ gì, chỉ cần là đồ trong 
ba lô hay quần áo của Trác Mộc Cường Ba, đều phải giao lại hết.” 


Nhạc Dương ra khỏi lều, thấy Max đang khua môi múa mép nước bọt nước dãi bay tung tóe, 
chợt nghe Soares đứng cạnh hỏi: “Max, mấy người bạn sói của tao đâu?” 


“À...” Max đột nhiên há hốc miệng, nhưng không thốt nên lời, đích thực là bọn hắn theo tiếng 
sói tru mà đuổi tới, nhưng sau khi đến được chỗ Trác Mộc Cường Ba... hai con sói kia đi đâu 
nhỉ? Phải chăng đã bị Trác Mộc Cường Ba giết rồi? Hình như không để ý thấy bọn chúng và 
Trác Mộc Cường Ba có chiến đấu thì phải! Sau khi xong việc, hắn đắc ý quên hết mọi sự trên 
đời, lại tưởng rằng hai con sói đã quay về trước rồi, giờ nghe Soares hỏi đến, mới sực nhớ ra, lẽ 
nào bọn sói mất tích rồi? Max định tìm mấy tên lính đánh thuê cùng đi với mình lúc ấy để hỏi 
thử, nhưng cả bọn lính đánh thuê đều đội mũ bịt kín đầu, đứng lẫn vào đội hình thì chẳng thể 
phân biệt được ai với ai nữa. Hắn càng nghĩ càng cuống, mồ hôi túa ra ướt cả trán. 


Nhạc Dương mang đống đồ đạc vào trong lều, Merkin lập tức lục lọi tìm kiếm, chỉ thấy y lật tung 
cả ba lô quần áo của Trác Mộc Cường Ba lên, nhưng dường như vẫn không tìm được thứ muốn 
tìm. Y đưa tay lên nắn nắn chỗ trước ngực mình, lẩm bẩm nói: “Không có? Không thể nàol 
Mình nhớ rõ là hắn có mà. Lẽ nào...” 


Merkin ngắng đầu lên, chỉ đống đồ đạc ấy nói: “Hết chuyện rồi, cậu có thể ra ngoài.” 


Trang 2.197/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương liền im lặng ra khỏi căn lều ấy, vẫn không tin Merkin dễ dàng bỏ qua cho mình như 
thế, trong lòng thầm đưa ra một kết luận mới về con người này: “Tên Merkin này, một là hắn 
không độc ác như mình tưởng tượng; hoặc là, hắn còn độc ác hơn mình tưởng tượng rất nhiều.” 


Trong màn sương mù và tuuết bay trắng trời, bất kể là những tảng đá màu nâu đỏ, hay cành cây 
khô mục, đều phủ lên một tầng màu trắng bạc. Tuyết nhảy múa trên bầu không điểm trang cho 
cả thế giới, cơn gió lạnh thấu xương thỏa sức tung hoành giữa mê vụ. Trác Mộc Cường Ba chỉ 
mặc đồ lót, đội gió đội tuyết đờ đẫn tiến lên. Gió ấy, thực sự rất lạnh, nhưng không thể lạnh 
bằng trái tim gã. Lữ Cánh Nam chết rồi sao? Cả thi thể cũng bị lũ sói ăn thịt rồi sao? Nhạc 
Dương, chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, tại sao lại là cậu chứ? Trái tim cậu cũng bị sói ăn rồi 
hay sao? Chẳng trách lại không phát hiện ra nội gián, thì ra bản thân kẻ đi điều tra nội gián lại 
chính là nội gián, hà... đúng là một sự châm biếm tuyệt diệu, ta là người ngu xuẩn nhất trên đời 
này hay sao? Ba Tang cũng chết rồi, Trương Lập cũng chết rồi, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư 
Tháp Tây đều đã chết rồi... pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ liệu có còn sống không? Tại sao 
ta vẫn còn sống? Tại sao cứ phải chỉ còn lại một mình ta? Một mình ta, liệu có thể đi đến đâu? 
Có thể làm được gì chứ? Merkin mang theo cả quân đội đông đến nghìn người, còn ta thì sao, ta 
đã không còn gì cả, chỉ còn lại tấm thân máu thịt này, giữa chốn giá tuyết mênh mông, thử hỏi 
có thể đi được bao xa? Nhưng tại sao, tại sao ta vẫn phải tiếp tục đi thế này? 


Trang 2.198/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 28: Phùng Sinh 


Trác Mộc Cường Ba cứ đi mãi như thế, không có mục đích, cũng mất cả phương hướng, tựa hồ 
tư duy của gã cũng bị sương tuyết làm cho đông cứng lại, chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn 
là vẫn thúc giục gã không ngừng tiến bước. Thân thể gã biết rằng, không thể dừng lại, chỉ cần 
dừng lại, là sẽ không thể nào nhúc nhích được nữa. Mới ban đầu, gã còn có thể loạng choạng 
bước đi, rồi khi màn đêm dần dân buông xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, Trác Mộc 
Cường Ba chỉ cảm thấy mạch máu, cơ bắp trong cơ thể mình tựa như bị đông cứng thành những 
khối nước đá, nhấc chân bước những bước cứng nhắc với gã cũng trở thành một chuyện cực kỳ 
gian nan. Vẫn phải tiếp tục đi thế nàu nữa sao? Trác Mộc Cường Ba không biết đã bao nhiêu 
lần tự hỏi bản thân câu ấy, nhưng thân thể gã dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm 
soát của ý thức, vẫn cứ quật cường tiến lên, tại sao phải vậy chứ? Gã lờ mờ nghe thấy nơi đáu 
lòng mình vắng lên một âm thanh: “Có lẽ Mẫn Mẫn vẫn còn sống, có lẽ Tử k lân chỉ ở không 
xa phía trước, biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy Bạc Ba La thần miếu, ta đã hứa với thầu 
giáo rồi, nhất định phải trở về...” Gã chuyển động khớp cổ một cách cứng nhắc, hất những âm 
thanh đó ra khỏi đầu như thể chọc vỡ bong bóng xà phòng, sau đó, gã nghe thấy ở đằng sau 
mọi âm thanh khác, tận bên trong tiềm thức còn sâu hơn nữa dưới đáy lòng gã, ở một góc nhỏ 
đã bị cố tình lãng quên, vắng lại một âm thanh đã bị bít kín từ rất rất lâu rồi: “Em gái, có lẽ, vẫn 
còn sống!” 


Âm thanh ấy trực tiếp chui vào ý thức, khống chế thân thể gã, điều khiển gã bước đi. Không thể 
chết, không thể chết ở đây, không thể biến mất một cách lặng thinh trong cái góc không người 
biết đến này được, ta vẫn còn lú do để sống tiếp! Sau một thoáng mê loạn, Trác Mộc Cường Ba 
cuối cùng cũng đánh thức được ú chí cầu sinh trong mình, gã dần dần hồi phục lại nhịp thở đặc 
biệt của Mật tu giả. Gã phải tích tụ tất thảu mọi sức mạnh có thể tích tụ được, chỉ để sống sót, 
nhất định phải sống sót. Chỉ có điều, sức người không thể đấu lại với trời, thân thể Trác Mộc 
Cường Ba vẫn tiếp tục đông cứng lại. Mới đầu, toàn thân vẫn còn phát run lên, về sau, tứ chỉ tê 
cứng đến độ không còn cảm giác; thoạt tiên, răng vẫn còn va lập cập vào nhau, về sau, hai hàm 
răng dường như đã đông kết, không há miệng ra nổi nữa. Tiếp tục đi về phía trước, Trác Mộc 
Cường Ba không ngờ còn mất cả cảm giác bước đi, chỉ là nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến 
ảo, biết rằng mình đang đi mà thôi. Những bông hoa tuyết rơi xuống vai gã, ngực gã, đầu gã, 
cũng không tan chảy đi nữa. 


Cổ Trác Mộc Cường Ba không thể xoay chuyển, gã chỉ có thể đảo tròng mắt, tìm kiếm chỗ nào 
tránh gió trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được, nhưng trước mắt gã, chỉ có bầu trời mênh 
mông, những tảng đá nằm rải rác khắp nơi, đừng nói là chỗ tránh gió, muốn tìm chỗ nào tuyết 
không rơi tới được cũng là điều không thể. Sắc trời mỗi lúc một tối hơn, gã cũng biết, sau khi 
đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ không còn một chút ánh sáng nào nữa. Lúc đó, thì gã chỉ có thể 
chờ chết mà thôi. Hết lần này đến lần khác thất vọng, khiến ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc cháy 
lên trong lòng gã, lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lạnh. Trác Mộc Cường Ba biết, sức lực gã đã 
đến cực hạn chịu đựng rồi, gã thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng, nhịp tim mình 
đang trở nên chậm dần. Lý trí cho gã biết, dẫu gã có tìm được chỗ tránh gió tránh tuyết, thì với 
tình trạng cơ thể hiện na, gã cũng không thể nào sống sót được ở nơi đây, một khi nằm xuống, 
gã sẽ ngủ một giấc dài rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, trừ phi là có kù tích xuất hiện. 


Trang 2.199/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chỉ là, ở nơi nàu, giữa lúc này, liệu còn có thể có kù tích hay sao chứ? 


Trác Mộc Cường Ba ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường nhích bước, tìm kiếm, chỉ 
cần thân thể gã vẫn chưa hoàn toàn đông cứng lại, gã sẽ không dừng giống như trước khi bóng 
đen hoàn toàn xâm chiếm bầu không của Shangri-la, bầu không cũng không chịu nhường, vẫn 
phát ra một vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thế rồi, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên trông thấy 
ngay phía trước mình, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa tuyết liên đang nở rộ giữa tuyết 
bau mù mịt. Thoạt nhìn, nó có vẻ rất yếu ớt, cành lá ấy, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm 
gãy lìa, nhưng nó vẫn kiên cường đâm rễ trên đá cứng, đón lấy gió tuyết, kiêu ngạo nở ra nhụu 
hoa thơm ngát. 


Nhìn đóa hoa tuyết ấy, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời ước định với thầy giáo, không khỏi 
bồi hồi thương cảm: “Thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. 
Không phải tôi không muốn làm cho tốt, mà thực sự là ý trời trêu ngươi, tôi đã không còn khả 
năng vãn hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi, cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt, 
còn tôi, thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, tôi cũng sắp phải lìa xa 
thầy rồi, thầu giáo, cám ơn, cám ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi, vậy mà tôi chỉ có thể 
để lại cho thầy niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển 
lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Thì ra trên thế gian 
nàu, thứ đáng sợ nhất, lại là con người!” 


Trác Mộc Cường Ba nhích vài bước đến trước tảng đá lớn đó, định giơ tay khẽ vuốt lên đóa tuyết 
liên, nhưng thử mấy lần mà cánh tay vẫn không thể nào cất lên được, chỉ còn biết đờ đẫn đứng 
nhìn. Gã hoàn toàn quên hết cả tuyết và gió lạnh, đóa tuyết liên ấy đung đưa trong gió, tựa như 
ngọn lửa trong lòng gã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt, nhưng nó vẫn quật cường cháu 
lên, mang theo hơi ấm, nhỏ bé, dịu dàng. 


Khoảnh khắc đó, trong óc Trác Mộc Cường Ba hiện lên gương mặt tất cả những người quan 
trọng trong cuộc đời gã, đầu tiên rất rõ, rồi mờ dần tan biến, phảng phất như nghe có ai ở xa xa 
hát lên rằng: “Để tuổi xuân thổi bau mái tóc dài của em, mang theo giấc mộng...” 


Kế đó, mạch suy nghĩ của gã bỗng đứt đoạn, đóa tuyết liên mong manh yêu kiểu đó, cuối cùng 
cũng không chịu nổi gió tuyết, gãy lìa, rơi xuống, xoay chuyển mấy vòng theo gió. Trác Mộc 
Cường Ba nhìn theo đóa hoa trắng, đúng vào giây cuối cùng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến 
mất, gã bất ngờ phát hiện, phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, 
các khe đá hình thành nên một thông đạo hay một cái huyệt thiên nhiên, cao khoảng nửa 
người, không biết sâu chừng nào. 


*“Lẽ nào, đây chính là huyệt mộ ông trời sắp đặt cho ta?” Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ như 
vậu, cuối cùng vẫn nhích người lại gần hang động đó, chỉ là cơ thể gã đã đông cứng, vừa nãu 
mới đứng trước đóa tuyết liên một lúc, mà giờ đã không thể nào cất bước được nữa. Trác Mộc 
Cường Ba dùng hết sức lực toàn thân cũng không sao đưa chân lên khỏi mặt đất dù chỉ một 
xăng ti mét, lại dồn sức vào eo hông, thân thể liền mất thăng bằng, sau khi lắc lư đung đưa được 
hai bước như con chim cánh cụt, gã liền đổ vật xuống đất, không thể nào nhúc nhích được nữa. 


Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, Trác Mộc Cường Ba không biết mình còn cách hang 
động ấy bao xa, có lẽ chỉ còn một bước, có lẽ không đến một bước, tóm lại, tất cả đều không 
quan trọng. Chết bên trong hay bên ngoài hang, thì có khác biệt gì đâu chứ? Gã nghe thấu máu 


Trang 2.200/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mình bị tắc nghẽn trong các mạch máu, khó nhọc chen chúc, phát ra những âm thanh lạo xạo 
như đồng hồ cát; gã nghe thấy tim mình đang gắng sức vật lộn, nhưng lại như người hen suuễn 
không thể thở được vậy, càng lúc càng yếu dần, nhịp đập cũng chậm dần, chậm dản. 


“Thịch thịch.” 
“Thịch, thịch...” 
“Thịch..:... thịch...” 
“THIE HN. 


Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Trác Mộc Cường Ba mất ý thức, gã trông thấy, một 
đôi mắt màu vàng cam sáng rực... 


“Ta chết rồi sao?” Trác Mộc Cường Ba cảm thấu mình đang nổi dập dẻnh giữa chừng không. 
Gã lờ mờ nhớ lại, cha từng nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi không phải 
nhân gian, cũng không phải Âm tào Địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều phải đến nơi nàu 
trước, đợi triệu gọi hoặc phán xét. Trong cõi U minh có những vị chúa tế, họ sẽ dựa vào những 
hành vi thiện ác của người đó thuở sinh tiền, để phán quyết vong hồn sau khi chết sẽ đến thế 
giới cực lạc hay xuống mười tám tầng địa ngục. Con người ta chết đi rốt cuộc có linh hồn hay 
không? Ha ha, ai có thể nói chắc được chứ? Người sống thì chưa chết, vì vậu không thể chắc 
chắn được, còn kẻ đã chết, lại không thể nào kể lại tình hình sau khi mình chết cho người sống, 
nghĩ những chuyện này, dường như chẳng có ý nghĩa gì hết thì phải? Vậy thì, một cô hồn dã quủ 
như ta đâu, sẽ trôi dạt đến nơi nào? 


Kế đó, Trác Mộc Cường Ba dường như trông thấy thân thể mình đang bình thản nằm đó. “Ta 
đấy phải không? Thì ra ta đã già như vậy rồi à? Đã bao lâu không soi gương rồi? Một năm? Hai 
năm? Hay là lâu hơn nữa? Xem ra ta vẫn chưa bay đi xa lắm, có vẻ như vừa mới rời khỏi cơ thể. 
Ủa? Đó là gì vậy? Sói? Đúng rồi, ta còn nhớ trước khi chết, hình như đã nhìn thấy một đôi mắt 
sói, hà, sao lại không nghĩ ra chứ, một hang động thế này, quá nửa là có đàn sói cư trú rồi. 
Người bơi giỏi lại chết đuối, ta tốn nửa đời người để nghiên cứu về động vật họ chó, cuối cùng 
lại chết trong bụng sói, cũng coi như trước sau vẹn toàn, chết đúng nơi đúng chỗ rồi. m, không 
phải, nếu chết trong bụng sói, thân thể của ta sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy được?” Gã 
không khỏi nghi hoặc, lại đưa mắt liếc nhìn thân thể mình thêm lần nữa, chỉ thấy cơ thể trước 
mắt mình mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng thì nhòa đi, không gian xung quanh tối sắm. Trác Mộc 
Cường Ba lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa. 


Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, ý thức Trác Mộc Cường Ba dần dân khôi phục sự tỉnh táo. 
“Ẩm áp quá, giống như lúc nằm trong bụng mẹ, được làn nước ấm bao bọc quanh mình, thân 
thể nổi dập dẻnh trên không trung, không có trọng lực, toàn thân đều có một cảm giác tự do, dễ 
chịu lạ thường. Thì ra, trước khi thành hình, con người mới sở hữu một không gian tự do nhất, 
dễ chịu nhất, an nhàn nhất. Về sau, khi có tay chân, con người liền bị hành động của chính bản 
thân ước thúc, khi có ngũ quan, lại bị giác quan của mình ước thúc, khi có ý thức, thì lại bị chính 
tư tưởng của mình ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trong trạng thái 
thuần túy là linh hồn mới là một dạng tồn tại tự do. Chẳng trách, mỗi người khi sinh ra, đối mặt 
với thế giới nàu, đều khóc òa lên đau đớn. Bởi vì họ đều biết rằng, một khi đã đến thế giới nàu, 
họ sẽ mất tự do. Suốt cả cuộc đời, con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình ước thúc 
kìm kẹp, có những người tháo bỏ được một vài trói buộc, vì vậu họ sống vui vẻ thoải mái; nhưng 


Trang 2.201/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cũng có những người không thể thoát khỏi ước thúc, vì vậu họ đau khổ; có người nhìn thấu được 
những ước thúc ấy, cho nên họ u uẩấn, buồn bã; có người không thể nhìn ra những trói buộc 
quanh mình, thế nên họ khoái lạc, vô tư. Kò lạ thật, ai nói với ta những điều này thế nhỉ? Là cha 
phải không nhỉ? Đúng rồi, hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế, không ngờ đến giờ ta vẫn nhớ 
được. Tại sao lại nghĩ đến những điều này nhỉ? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao? Cảm giác 
này ở đâu nhỉ? Đâu có phải cảm giác khi ở chốn thiên đường không?” 


Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ như thế, mở mắt ra, chỉ thấy trên đầu tối om, nhưng lại có ánh 
sáng từ dưới chân hắt lên. Kế đó, gã từ từ hồi phục lại tri giác, cảm thấy mình đang nằm trên 
mặt đá cứng rắn, cả người bị thứ gì đó đè lên, hơi ấm chính là do cái thứ ấy tỏa ra. Thứ này 
mềm mềm, có nhịp thở, có tiếng tim đập. Tiếp đấy, gã còn cảm thấy cả tảng đá bên cạnh, rồi 
hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim vang vang, tiếng gió bên ngoài tràn vào hang động phát ra những 
âm thanh ù ù... 


“Ta vẫn còn sống?” Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng hiểu được trạng thái của mình lúc nàu. 
Tiếp đó, gã ngắng đầu lên, muốn nhìn cho rõ vật thể sống mang cho gã hơi ấm ấy là gì, gã đã 
thấu... 


Ba con sói, hai con đang chia nhau ôm hai chân gã, hai chân trước của chúng bắt tréo nhau, gác 
lên đùi, từ bắp vế cho đến ngón chân gã đều được chúng ôm chặt lấy; còn một con sói lớn nhất, 
đang cuộn mình trên ngực gã thành một đống tròn tròn, đầu vùi vào trong đuôi, thi thoảng nó 
lại phe phẩy đuôi một cái, như thể xua muỗi trên mặt. Ba con sói đều thở nhè nhẹ rất nhịp 
nhàng, nhiệt lượng nóng như lửa ấu đang từ cơ thể chúng cuồn cuộn truyền qua sưởi ấm cho gã. 


Trác Mộc Cường Ba vừa nhúc nhích, con sói cuộn mình trên người gã liền tỉnh lại đầu tiên, mở 
cặp mắt nhập nhèm, ngoảnh đầu nhìn gã. Bộ lông màu xám tro, hai tai dựng ngược, cái miệng 
dài, đầu mũi đen đen, đôi mắt sáng rực phát ra những tia sáng vàng yêu dị trong hang động 
ngược sáng. Gần như không cần nghĩ ngợi, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhận ra, đây chính là ba 
anh em nhà sói xám gã từng gặp ở Khả Khả Tây Lý. 


Đúng thế, chính là bọn chúng, những kú ức phủ bụi dường như lại sống dậy, gã tựa hồ nhớ lại 
rất nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt dần trong trí nhớ. 


Một người một sói chăm chú nhìn nhau, hệt như lúc ở vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý. Chỉ 
một cái nhìn thoáng qua từ ba năm về trước, nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau, 
tựa hồ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ thêm một 
lần nữa trên con đường vận mệnh, không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu... 


Không biết Trác Mộc Cường Ba lấy đâu ra dũng khí, như thể con vật đang cuộn mình trên ngực 
gã không phải là sói, mà là một con Tạng ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện của mình, gã 
vươn hai tay, đưa tới phía dưới cổ con sói, nhè nhẹ gãi lớp lông tơ màu trắng của nó, rồi khẽ 
hỏi: “Ủa, anh bạn, sao chúng mày lại ở đâu?” 


Nhưng con sói chợt nhào lên, hai chân trước ấn vai Trác Mộc Cường Ba xuống, lè lưỡi liếm liếm 
lên môi gã. Đúng rồi, đây là truyền thống của họ nhà sói, khi con sói lưu lạc bên ngoài trở về gia 
tộc, các thành viên gia tộc sẽ ôm lấy nó, hôn hít để công nhận và chào đón sự trở về của kẻ lưu 
lạc xa bầy, đồng thời đây cũng là điều kiện không thể thiếu để nhận biết lại mùi vị của nhau. 


Nhớ ra rồi, đâu là những tri thức giáo sư Phương Tân từng dạy cho gã... Trác Mộc Cường Ba đã 


Trang 2.202/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nhớ lại hết, con sói xám này, đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với gã rằng: “Chào mừng anh trở 
lại, bạn của chúng tôi. ” 

Hai con sói khác cũng đều đã tỉnh, loạng choạng tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ba cái đầu 
sói to tướng chụm lại một chỗ, ba cặp mắt cùng hiếu kỳ nhìn gã một cách dò xét, bọn chúng 
ngửi ngửi, hôn hít, “gừ gừ khục khục” rầm rì với nhau gì đó. Trác Mộc Cường Ba cũng ôm hôn, 
xoa đầu lại chúng, trong khoảnh khắc, tựa hồ gã được vây bọc trong hạnh phúc, cảm giác từ lâu 
vắng bóng ấy, tất cả đều đã ùa trở về. “Con người lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau, 
nhưng chúng mày, lại chưa từng bỏ rơi tao, chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, nhớ đến mùi vị 
trên người tao sao, hả các bạn sói. ” 


Trác Mộc Cường Ba ngồi lên, ôm chặt lấu ba cái đầu sói còn lớn hơn cả đầu gã, rõ ràng là đang 
cười rất vui vẻ, nhưng lại không sao kìm được nước mắt trào tuôn. Ba con sói liếm nước mắt cho 
gã, dụi đầu vào cánh tau gã, làm nách gã vừa ngứa vừa buồn, không nén được phải bật cười lên 
thành tiếng. 


Đùa nghịch một lúc, Trác Mộc Cường Ba thấy bên ngoài hang động sáng trưng, liền nói với ba 
người bạn sói ấy: “Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, tao muốn ra ngoài một chút.” Gã chỉ nói 
bằng ngữ khí bình thường, cũng không nghĩ rằng bọn sói có thể hiểu được lời mình, không ngờ 
ba người bạn sói nàu trông thấy ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hướng ra cửa hang, liền lập tức 
đoán ngay ra tâm tư của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ giây lát, rồi “ừm” một tiếng, nhấc chân 
trước lên khẽ vỗ vỗ vào đùi Trác Mộc Cường Ba, một con khác thì nhe răng cắn vào áo lót của 
gã giật giật, rồi há miệng, lè lưỡi nhìn gã. 


Trác Mộc Cường Ba ngây người suy nghĩ, thảm nhủ, “Lẽ nào chúng đang nhắc nhở ta, bên 
ngoài rất lạnh, mặc đồ thế này sợ không ổn.” “Không sao đâu, tao chỉ ra ngoài xem một chút 
thôi.” Trác Mộc Cường Ba nói xong, lại không khỏi bật cười, sao lại có thể dùng suy nghĩ của 
con người để suy đoán tâm tư của sói được chứ, không chừng ý mấy người bạn sói nàu muốn 
biểu đạt, căn bản không phải như gã nghĩ cũng nên. Chẳng ngờ, lời vừa dứt, con sói đứng đầu 
liên khẽ kêu “gừ gừ” mấy tiếng, ba con sói lập tức lần lượt chui ra khỏi hang, nhường lối cho gã. 


Cửa hang rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba buộc phải khom người bò ra ngoài. Bên ngoài vẫn là 
sương giá mù mịt như hôm trước, nhưng sắc trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi, Trác Mộc Cường 
Ba cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng gã có thể cảm nhận được, thân thể mình đã có 
thay đổi gì đó. 


Phương pháp hô hấp Lữ Cánh Nam dạy cho gã dường như đã dung hòa vào nhịp thở tự nhiên, 
không cần phải cố gắng gì hết, mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liền lạc với nhịp tim, mạch 
đập, hướng chảy của dòng máu trong cơ thể, và với cả cảm giác kỳ dị đang từ từ xoay chuyển 
xung quanh gã nữa. Trác Mộc Cường Ba xòe bàn tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay ấy, ánh mắt 
gã tựa hồ như đã xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, những kinh mạch bên dưới lớp da xù 
xì, gã còn nhìn thấy trong đó một dòng năng lượng đang chuyển động. Gã mừng rỡ ngắng đầu 
nhìn bốn phía xung quanh, trời này, đất nàu, không khí này, dường như đều đã thay đổi. 


Trác Mộc Cường Ba chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, tuy có thể cảm thấy khí 
lạnh ập đến, nhưng cái lạnh ấy không buốt đến tận xương tủy như trước khi gã chìm vào giấc 
ngủ dài ấu. Giờ đâu, gã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt những luồng khí lưu đang cuồn 
cuộn trong không khí, cảm nhận chúng vòng qua những tảng đá lớn, xuyên qua các khe hở, tràn 


Trang 2.203/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khắp mặt đất mênh mang. Gã cảm giác được, không gian phía trước mặt mình tràn trề sức sống, 
có vô số động vật, thực vật đang hân hoan sinh trưởng; phía bên phải gã, là một khoảng trống, 
luồng khí lưu ngoài biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới; bên tay trái gã, là mạch núi 
cao lớn, không khí loãng vượt qua núi tuyết, mang đến phương xa những tin tức lạnh giá. Những 
thông tin bay đến theo làn gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã còn cảm nhận được, 
nhịp tim đập và nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, có quy luật của ba anh em sói xám sau lưng mình; 
một ngọn cỏ không biết tên, đang náu mình phía sau tảng đá lớn, ở nơi tắm nhìn không thể 
vươn tới, quật cường vùng vẫu vươn lên; ở một vị trí nào đó trên cơ thể gã, có thứ gì không biết 
tên đang chảm chậm chuyển động, làm năng lượng trong cơ thể cũng chuyển động theo, trao 
đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài. Gã có thể cảm thấy, mỗi luồng khí mình hít vào 
cơ thể, được các mạch máu dẫn động, chảy đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể, đưa năng 
lượng đến từng nơi một, rồi lại mang theo những cặn bã đã cạn kiệt, theo một đường khác, đầu 
ra bên ngoài. 


Trác Mộc Cường Ba lại hướng ánh mắt về phía cái hang sói đã cứu mạng mình, đột nhiên trông 
thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhướng 
mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đóa tuyết liên đó, giờ đây hoa đã khô tàn héo úa, nhưng vẫn quần 
quanh trước cửa hang không chịu rời đi, nhìn mức độ khô héo của cánh hoa, rõ ràng gã đã ngủ 
không chỉ một ngày. Trác Mộc Cường Ba bước đến cạnh đóa tuyết liên đó, khẽ nói: “Cám ơn 
nhé!” Đóa tuyết liên như thể nghe thấy lời của gã, gió vừa thổi đến, liền phấp phới bay xa. 


“Oáắc...” một tiếng sủa dài vang lên, Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ 
nhất đang nằm phục sau lưng mình, trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang 
ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trác Mộc Cường Ba cúi xuống nhìn kỹ hơn, đây chẳng 
phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba anh em nhà sói xám này ở Khả Khả Tây Lụ hay sao? 
Không ngờ, giờ đã bị mài mòn chỉ còn lại một mầu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ, vậy mà chúng 
vẫn còn giữ lại bên mình. Gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói, lập tức hiểu ra, liền 
lấy trong túi áo ra chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần, đưa tới trước mặt nói: “Tao 
cũng, vẫn luôn giữ gìn.” 


Con sói nhỏ nhất ấu “oắc” lên một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật Trác Mộc Cường Ba lăn ra 
đất, rồi rúc vào người gã. Trác Mộc Cường Ba luôn miệng nói: “Này, đừng... đừng thế... lạnh 
quá, được rồi, được rồi, ủa? Yên nào, yên nào, mày bị sao thế?” Đang đùa vui, Trác Mộc Cường 
Ba bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương. Vết thương tuy đã khép miệng, nhưng lại 
dài đến rợn người, chạy dọc theo xương sống con sói ấu. Sau đó, gã mới nhận ra, đuôi con sói 
này bị cụt mất một nửa, tai trái cũng khuyết mất một miếng. Bấy giờ, Trác Mộc Cường Ba mới 
để ý quan sát hai con sói còn lại, ba anh em nhà sói xám này, không ngờ khắp mình đều đầy 
những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất; chân trái phía sau của nó đã đứt la, 
chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng, nay nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân; con sói kia thì 
cũng chẳng khá hơn là mấy, trên đầu nó có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút, 
thì coi như hỏng mất một con mắt. 


Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc 
chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trác Mộc Cường Ba kiểm tra tỉ mỉ các viết thương, không ngờ lại 
thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra, gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em sói xám: “Chúng 
mày... bị trục xuất rồi ư?” 


Trang 2.204/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 29: Sống Chuag Với Sói (1) 


TTrác Mộc Cường Ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầu đàn quá lâu, khi trở về cần 
phải hỏi ý kiến của các thành viên khác, vì thời gian xa cách quá dài, trên mình con sói ấy đã 
nhiễm phải nhiều mùi vị khác, những thành viên của gia tộc cũ coi đó là những yếu tố không an 
toàn. Chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên trong gia tộc chấp nhận, con sói lưu lãng mới có 
thể yên ổn trở về, nếu không được chấp nhận, thì nó sẽ bị đuổi đi. Những con sói thuở trước 
từng là thành viên trong cùng một gia tộc với nó sẽ không chút nương tình xua đuổi con sói tội 
nghiệp ấy ra khỏi lãnh địa của bầy đàn, thậm chí còn cắn chết luôn nếu nó vẫn không chịu rời 
đi. 


Ba anh em sói xám này, bọn chúng làm sao vượt qua được vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lụ 
rộng mênh mông ấy, rồi lại bằng cách nào bôn ba nghìn dặm đến vùng cao nguyên Tây Tạng? 
Làm thế nào vượt được ngọn núi tuyết lạnh giá khủng khiếp ấy? Tất cả những điều chúng làm, 
chỉ vì muốn quay lại với bầy đàn của mình, thế nhưng bọn chúng... lại bị trục xuất, bị xua đuổi! 
Mình mấy đầy những vết thương, chúng chỉ có thể quanh quần ở vùng hoang dã hình thành bởi 
băng và tuyết nàu, có nhà mà không thể trở về, hoàn toàn không có gì, chỉ biết dựa dẫm vào 
nhau mà sinh tồn. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em sói xám sao mà thật giống với mình, trong 
lòng Trác Mộc Cường Ba lại không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, gã nâng mặt con sói 
nhỏ nhất đó lên, lầm bẩm nói: “Chúng ta, đều là những kẻ bị bỏ rơi cả.” 


Con sói nhỏ nhất ấu thấy Trác Mộc Cường Ba sờ vào những vết thương trên thân mình, giống 
như đứa trẻ bị oan khuất lắm, ngước mắt rưng rưng nhìn gã, miệng nghẹn ngào rên rỉ, rồi 
nghiêng mình qua, để Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy những chỗ bị thương khác nữa, rồi lại ve 
vấu cái đuôi cụt trước mắt gã; nó xoay tròn, ra sức lấy miệng đớp lấu nửa cái đuôi cụt, nhưng cố 
mấy cũng không thể nào cắn được đuôi mình, sau đấy, nó lại ngập ngừng ngước nhìn Trác Mộc 
Cường Ba, mõm “khit khịt khit” không ngừng. Trác Mộc Cường Ba nắm lấy chân trước con sói, 
khẽ nói: “Tao biết mà, tao biết hết cả mà.” 


Biết rõ là con sói đang kể lể những uất ức trong lòng với mình, nhưng đáng tiếc Trác Mộc 
Cường Ba lại không biết nó nói gì. Gã nhớ lại, khi lên lớp giảng bài cho gã, giáo sư Phương Tân 
từng nói: “Thanh đới của loài sói có hình chữ V, chúng có thể phát ra hơn 80 loại tiếng kêu 
khác nhau, còn loài người chúng ta, cũng chỉ có thể phát ra hơn một trăm âm đơn âm tiết khác 
nhau; phạm vi thính lực của sói từ khoảng 12-80.000 hertz, còn phạm vi thính lực của con 
người từ 20-20.000 hertz. Các bạn, các bạn có chú ý thấy, phạm vi thính lực của sói bao phủ 
phạm vi thính lực của con người chúng ta hay không? Như vậy, có nghĩa là những gì chúng ta 
nghe được, chúng cũng đều nghe thấy được. Vả lại, thanh đới của loài sói khá giống với con 
người, số âm tiết của tiếng sói tru cũng tương đối gần với số đơn âm tiết con người có thể phát 
ra, thông qua các âm tiết khác nhau, cùng sự biến âm và độ dài tiếng tru, có thể tạo ra vô vàn 
các tổ hợp. Vì vậu, loài sói, hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để biểu đạt tình cảm của 
mình. ” 


*Sói có ngôn ngữ riêng của chúng, vả lại cũng giống như con người chúng ta, lũ sói ở những nơi 
khác nhau, lại có ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, 


Trang 2.205/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ của mình, mà còn dùng để giáo dục đời 
sau, dạy cho con cháu chúng kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc, mấy nghìn năm nay, nhân loại 
chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi 
thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui 
và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, 
ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được 
tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuụ 
tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấu, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các 
bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được mười ba loại âm điệu khác nhau biểu đạt 
những tình cảm khác nhau của loài sói... ” 


Trác Mộc Cường Ba sục sạo trong ký ức, những âm thanh con sói ấu phát ra, rõ ràng không 
nằm trong mười ba loại âm điệu mà giáo sư Phương Tân tổng kết ra. Phát âm của nó rất ngắn, 
rất nhanh, chỉ một hai âm tiết là liền biến đổi âm điệu, thoạt nghe rất giống như một số người 
Mỹ da đen hát nhạc rap. Trác Mộc Cường Ba nghe được một lát, liền thấy con sói lớn nhất lại 
gần, dùng đầu húc vào con sói nhỏ ấu, lừ mắt lườm nó, cổ họng phát ra những âm thấp trầm, 
tựa hồ như đang nói: “Có gì mà phải khóc lóc, đã là sói, thì chỉ có chảy máu không rơi lệ, đừng 
có làm mất uy phong của mình đi.” 


Con sói nhỏ ấy biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng “gù gù” trong cổ họng, tựa như bất mãn 
lắm. Con sói đầu đàn chẳng buồn để ú đến nó, giơ một chân trước lên ấn vào bụng Trác Mộc 
Cường Ba, “gừ gừ” hai tiếng, vẻ như đang hỏi gì đó. Bụng Trác Mộc Cường Ba bị con sói ấn lên 
một cái, lập tức phát ra một tiếng “ục...” dài. Con sói đầu đàn như đang cười cười với gã, rồi 
ngắng đầu lên, miệng nhe ra, phát ra những tiếng “grừ grừ” nhịp nhàng theo tiết tấu nhất định. 
Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn, nằm trong mười ba 
âm điệu cơ bản mà giáo sư Phương Tân đã tổng kết, thông thường chỉ có con sói thủ lĩnh mới có 
thể phát ra, ý là: “Tập hợp thôi, chúng ta đi săn.” 


Hai con sói kia nghe thấy âm thanh này, liền không đùa giỡn nữa, lập tức nghiêm túc lại gần 
con sói đầu đàn, tư thế như thể có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba con sói xếp thành 
hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc. Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh 
đầu lại, nhe răng với Trác Mộc Cường Ba, dường như đang nói: “Đi thôi, còn ngần ra đấy làm 
gì?” 


Đi được một lúc, Trác Mộc Cường Ba liền phát hiện, con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngắng đầu, 
ngước lên nhìn mình, ánh mắt có vẻ hơi bực bội, ý chừng muốn nói: “Đứng cao thế làm gì? Lộ 
hết bây giờ!” Trác Mộc Cường Ba đành rút đầu rút cổ, rón rén đi theo sau lưng chúng. 


Cũng không biết chỗ này đã gần đến khu vực có sinh vật hoạt động, hay là vì trong sương mù, 
cảm quan của con người kém xa động vật, dọc đường, ngoại trừ sói ra, Trác Mộc Cường Ba 
không gặp bất cứ con vật sống nào. Nhưng ba anh em sói xám thì mới đi chưa bao xa đã dừng 
lại, cùng lúc vềnh tai lên, thân mình áp xuống đất, trông bộ dạng của chúng, rõ ràng là vật săn 
đã ở rất gần rồi. 


Ba anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu, nhưng con sói đầu đàn hình như vẫn cảm 
thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra phía sau, liền thấu Trác Mộc Cường Ba lù lù đứng đó, 
chẳng trách hôm nay đi săn không thể nào che giấu được hành tung. Ngẫm nghĩ giâu lát, nó liền 
quay đầu lại, bước đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang 


Trang 2.206/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


dưới đất. Trác Mộc Cường Ba dẫu có thông minh mấy cũng phải ngắn người, không đoán ra 
được ý tứ của con sói nàu. Thấy con sói quay mình, Trác Mộc Cường Ba liền nhấc chân chuẩn bị 
đi theo, thì liền bị nó nghiêng đầu hất cái chân gã trở lại phía sau đường vạch. Trác Mộc Cường 
Ba ngớ ra, chỉ nghe con sói đầu đàn ấy lại thấp giọng gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì gã 
từng học được, đâu là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu, những âm điệu ngắn sẽ không truyền đi 
xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh mình phải chú ý cảnh giác. 


Trác Mộc Cường Ba liền hiểu ra, đoán rằng con sói định nói: “Anh ở đây canh chừng, đừng tiến 
lên nữa. ” 


Gã đợi một lúc lâu, khắp người bắt đầu có cảm giác gai lạnh, bất giác liền đứng bắt tréo hai 
chân, tay ôm trước ngực, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dâng lên, tràn 
qua vai, rồi chạy sang tay phải, sau đó trở về tay trái qua chỗ hai cánh ta giao nhau, cứ vậy tuần 
hoàn không ngừng, nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên 
sực hiểu ra, động tác tránh rét này, vừa khéo lại chính là một trong các động tác cổ quái Lữ 
Cánh Nam dạy cho gã vào những ngày cuối cùng, chỉ là trước đây không bao giờ có cảm giác kỳ 
dị nàu. Không lâu sau, phía trước vắng lại tiếng một vật thể nặng nẻ đổ vật xuống đất, con sói 
nhỏ nhất chạy ra khỏi màn sương, “gừ gừ” hai tiếng, bảo Trác Mộc Cường Ba đi theo. 


Trác Mộc Cường Ba theo con sói đi đến một hõm núi, giật mình cả kinh, gã vốn tưởng rằng ba 
anh em sói xám này chỉ vây bắt một số động vật nhỏ, chẳng ngờ đâu vật săn của chúng lại lớn 
khủng khiếp thế này. Đây có lẽ là một con hươu, nhưng cho dù không tính đến cặp sừng khổng 
lỗ kia, con vật này cũng phải cao đến hơn hai mét, da dày, lông dài thườn thượt. Trác Mộc 
Cường Ba thực sự khó mà tưởng tượng nổi, ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậu 
sinh sống, không hiểu là nó ăn gì? Có điều, sau khi xem xét thân thể con hươu khổng lỗ đó, 
Trác Mộc Cường Ba dường như đã hiểu, con hươu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến 
đây, trên mình sớm đã mang đầy thương tích, đen đủi thế nào, lại bị ba anh em sói xám chặn ở 
đây. Bọn sói xám không lập tức xông vào tấn công, mà quần thảo với con quái thú cho đến khi 
nó chỉ còn thoi thóp thở, không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra ta. 


Cổ họng con hươu lớn ấy bị răng sói xé nát, đã chết từ lâu rồi, nhưng ba anh em nhà sói xám 
không lập tức nhao vào cắn xé, mà đợi Trác Mộc Cường Ba đến. Trác Mộc Cường Ba biết, theo 
tập tục của họ nhà sói, sau mỗi lần săn bắt, phải đợi tất cả các thành viên tham gia cuộc săn đến 
đủ, con sói đầu đàn mới bắt đầu chia phần. Những con sói địa vị khác nhau, sẽ ăn những phần 
khác nhau của con mồi, đồng thời, thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý. Mấy nghìn năm 
nay, đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyên uy và địa vị của con sói đầu đàn, và 
đảm bảo sự công bằng và công chính trong một đàn sói. Chỉ là, Trác Mộc Cường Ba không ngờ, 
xem ý tứ của con sói đầu đàn kia, hình như là muốn gã hưởng dụng con mồi trước, lẽ nào đây là 
đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý? 


Trác Mộc Cường Ba hơi nghỉ hoặc bước lên trước. Con sói đầu đàn vỗ vỗ lên da bụng con hươu 
khổng lô, ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường, giống như khi nãu nó vẽ đường ranh giới 
xuống đất vậu. Kế đó, con sói lại ngắng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba, phát ra vài thanh điệu dài 
ngắn khác nhau. Trác Mộc Cường Ba hơi ngần ngừ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Con sói nhỏ 
nhất không biết từ lúc nào đã ngậm mảnh da dê non tới đặt trước mặt gã, rồi áp áp mặt cọ vào 
đó với vẻ rất thỏa thuê, đoạn hướng về phía gã rên lên ư ử, sau đó cũng bắt trước con sói đầu 
đàn, nhìn xác con hươu, giơ móng vuốt lên vung một cú trên không trung. Động tác ấy của nó, 
rất giống với động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim chiến tranh hay làm khi hạ lệnh 


Trang 2.207/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. Thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn cứ đần thối mặt ra 
đó, con sói còn lại bắt đầu cuống lên, nó nhảy tới gặm vào đùi hươu giằng giật mấy cái, sau đó 
nhe hàm răng sắc nhọn ra với Trác Mộc Cường Ba; Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu, nó lại 
lay cắn vào đùi hươu, vừa lau vừa giằng thêm mấy lượt, rồi nhe răng ra. 


Một cơn gió lạnh thổi đến, Trác Mộc Cường Ba khẽ rùng mình, đột nhiên xâu chuỗi mấu động 
tác của ba con sói lại với nhau, bỗng sực hiểu ra. Ba anh em sói xám này muốn gã lột da con 
hươu. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp; còn con kia thì muốn nói, nếu bọn chúng 
dùng răng xé rách ra, thì bộ da thú chẳng dùng làm gì được nữa. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn những người bạn sói với ánh mắt cảm kích, gã đang định tìm kiếm 
công cụ nào cho vừa tay, bỗng thình lình nhớ ra giáo sư Phương Tân từng tặng gã một con dao 
quân dụng của Thụy Sĩ rất sắc bén. Vì con dao rất nhỏ, lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm 
đồng, trong suốt quá trình vượt biển đến núi Tu Di nàu cũng không hề dùng đến. Lúc này, đâu 
chính là vũ khí duy nhất mà gã còn giữ được. 


Trác Mộc Cường Ba liền xắn tay vào lột da con hươu khổng lỗ ấy, lần đầu tiên làm công việc 
này, khó tránh khỏi việc cắt lem nhem nhiều chỗ, nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là 
một tấm da hoàn chỉnh. Gã chui vào tấm da ấy, hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của 
con hươu, có điều, chân gã thì không thể chui vào ống chân sau được, vả lại thân hươu quá dài, 
khiến gã trông như đeo theo một cái túi nước to tướng, kéo lệt sệt dưới đất. 


Sau khi để Trác Mộc Cường Ba lột da hươu, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành của 
nó, con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt, liền quay đầu lại, 
đi vòng quanh bộ áo da mới của Trác Mộc Cường Ba hít hít ngửi ngửi, sau đó nhìn Trác Mộc 
Cường Ba nhe răng cười, nhao lên vật gã lăn ra đất, cắn nhẹ lên đùi, lên vai, lên cổ họng gã. 
Trác Mộc Cường Ba đương nhiên hiểu, con sói chỉ muốn đùa với gã. Trong đàn, lũ sói thường 
hay đùa nghịch kiểu này, chúng có thể điều tiết được lực cắn rất chuẩn xác, có lúc thoạt nhìn cứ 
tưởng chúng cắn xé nhau rất dữ dội, kù thực cả hai không hề làm thương tổn nhau chút nào. Kỹ 
xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. Cử động nàu 
của con sói nhỏ nhất rõ ràng có ý: khoác da hươu lên, vậy là anh biến thành hươu rồi, cắn anh 
này, cắn anh này... 


Trác Mộc Cường Ba không chịu kém, cũng nhe răng ra cắn lại. Trong mắt con sói lộ ra nét 
cười, hết lắc bên phải lại né bên trái, dễ dàng tránh khỏi, miệng phát ra những tiếng “qừ... u...” 
khiêu khích. Trác Mộc Cường Ba cũng bắt chước theo âm thanh ấu hồi đáp lại nó, con sói lại 
càng vui vẻ hơn. Trác Mộc Cường Ba vừa đùa nghịch với con sói, vừa thầm nhủ, lũ sói ở đâu 
thực sự rất cường tráng, thể hình như gã mà cũng bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay cú đầu 
tiên, lần nào cũng không còn sức phản kháng. Xem ra, phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo 
chiến đấu mới được. Kế đó, gã lại nghĩ đến một số vấn để khác, phải chăng ba anh em sói xám 
nàu vốn thuộc về nơi đâu? Bọn chúng đã trở về đây rồi, điểm này rõ ràng đã có thể khẳng định. 
Thế nhưng, cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói nàu ở Khả Khả Tây Lụ, lông của 
chúng không dày lắm, vì vậy, nơi chúng sinh tồn, ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt 
mù băng tuyết thế này được; còn nữa, làm sao bọn chúng trở về được đây? Trác Mộc Cường Ba 
bỗng nhớ lại hồi ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, nhớ lại lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc thổi câu 
sáo xương, lẽ nào, chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh ấy? Lũ sói khi đó, chính 
là bọn chúng hay sao? 


Trang 2.208/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời tựa như xuyên qua cả tầng 
mây, hỏi nó: “Chúng mày ở trên đó xuống đây phải không?” Sau đó lại gật gật đầu, nói: “Chúng 
mày trở về đây, là từ trên đó xuống phải không?” 


Con sói hình như hiểu được ý gã, nheo nheo mắt gật gật đầu, rồi lại phát ra một tràng dài 
những âm thanh Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì. 


Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Vậy là đúng rồi, chúng tụ tập đàn bò Yak và đàn sói, chính vì 
muốn sinh tồn ở môi trường quá cực hạn chịu đựng của bản thân, băng qua núi tuyết, tìm đường 
trở về. Thế nhưng, giờ đây, cũng vẫn chỉ còn lại ba bọn chúng. Cũng có nghĩa là, lũ sói và đàn 
bò Yak kia, đều đã chết dọc đường hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu 
đau đớn, bao nhiêu khó khăn, mới trở lại được nơi này chứ?” 


Trác Mộc Cường Ba không sao nén nổi niềm thương cảm dâng lên trong lòng, những khổ nạn 
mà ba anh em sói xám này phải trải qua, sợ rằng cũng không kém gì bản thân gã. Nghĩ về cảnh 
ngộ của ba con sói, Trác Mộc Cường Ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này, con sói thấu 
Trác Mộc Cường Ba bỗng thần người ra, bèn lè lưỡi liếm lên gương mặt gã, Trác Mộc Cường Ba 
cũng đưa tau ôm lấy cổ nó. Nó lại liếm liếm bàn tay gã, cổ họng phát ra những âm thanh nhè 
nhẹ dịu dàng. Cảm giác ấm áp, dinh dính mà lại hơi ươn ướt ấy, lập tức khiến nỗi u uất trong 
lòng Trác Mộc Cường Ba giảm đi một phần đáng kể. 


Gã nhìn mặt con sói, đột nhiên nhớ lại những kiến thức giáo sư Phương Tân từng dạy mình hồi 
trước: “Khứu giác của động vật họ chó nhạy cảm hơn con người cả vạn lần, chúng có thể nắm 
bắt được cả những thông tin con người chúng ta không có cách nào phát hiện ra. Chẳng hạn, 
khi cảm xúc của một người thay đổi, sẽ dẫn đến sự thay đổi của các nội tiết tố trong cơ thể, con 
người không thể nào phát hiện được sự thay đổi hoóc môn này, nhưng động vật họ chó lại có 
thể nắm được rất rõ ràng. Như vậy có nghĩa là, động vật họ chó có thể dễ dàng biết được trạng 
thái tình cảm của con người, biết được chúng ta đang phẫn nộ, vui vẻ, đau thương, hay sợ hãi...” 
Trác Mộc Cường Ba nhìn con sói mình đang ôm trong lòng với ánh mắt thân thương, khẽ nói: 
“Ừm, mày đang an ủi tao đúng không? Cám ơn, cám ơn nhé.” 


Ba con sói ăn xong, mới đến lượt Trác Mộc Cường Ba. Con hươu ấy quá lớn, vì vậy vẫn còn khá 
nhiều thịt. Anh em nhà sói xám để lại cho gã hai đùi sau và cả cái sống lưng, xem ý tứ của con 
sói đầu đàn có vẻ như là, ăn không hết thì kéo về. Nhìn cái xác hươu to tướng và những miếng 
thịt đỏ hồng, Trác Mộc Cường Ba hơi ngần ngại, gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ 
đâu gã đã đói đến không chịu nổi nữa rồi. Gã chần chừ giây lát, rồi lấy dao cắt ra một miếng cho 
vào miệng nhai, không ngờ thịt sống ăn cũng có một vị ngon khó tả. Bọn sói nhìn Trác Mộc 
Cường Ba, như cười mà không phải cười, chừng như giễu cợt móng vuốt và răng nanh của gã 
không đủ sắc bén vậu. 


Trong lúc nhai thịt, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ lại một lần về nhà, cha gã từng nói: 
“Nếu con muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác, vậy thì hãy vứt bỏ suy nghĩ mình là 
một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấu lòng thành ra để gặp 
gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận...” 


“Con cho rằng, người Qua Ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ? Chỉ khi con thực 
sự hiểu được, sống chung với sói nghĩa là thế nào, con mới lý giải được ý nghĩa của những điều 
ta đang nói... ” 


Trang 2.209/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Sống chung với sói à?” Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào 
miệng. Câu nói của cha “vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên 
thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được 
chúng công nhận...”, rốt cuộc nên lý giải như thế nào nhỉ? Trác Mộc Cường Ba lúc này đã dần 
dần hình thành nên kiến giải của riêng mình, phải chăng cha gã muốn nói: “Muốn thực sự hiểu 
được loài sói à? Vậy thì, hãy từ bỏ tư cách làm người của mình, con, hãy trở thành một con sói 
đi!” 


Sau khi ăn xong, đặc biệt là với phương thức nhai thịt sống này, nhiệt lượng đã được bổ sung 
đáng kể. Kù thực, so với ba anh em sói xám, Trác Mộc Cường Ba ăn rất ít. Sói có thể ăn một 
lần số lượng thức ăn bằng một phần ba trọng lượng cơ thể, sau đó tùu theo hoàn cảnh, chúng có 
thể không cần ăn gì thêm trong mấy ngày hoặc thậm chí là mấy chục ngày tiếp theo đó. 


Ăn uống xong xuôi, là thời gian để nghỉ ngơi và chơi đùa, suốt dọc đường trở về hang động, con 
sói nhỏ nhất và con sói nhỡ cứ nhảy nhót đùa giỡn không thôi. Về đến hang, Trác Mộc Cường 
Ba mang hết những thứ còn lại trên người mình ra, xếp thành một hàng ngang dưới đất. Mỗi 
món đồ ở đây, đều mang một ý nghĩa khác nhau: thầy giáo, Đa Cát, gia tộc, đàn sói, em gái. 
Đây chính là toàn bộ những gì gã giữ lại được, nhìn mấy món đồ trang sức ấy, gã không khỏi rầu 
rï chán nản. Chỉ dựa vào mấy thứ này, gã không thể đối chọi lại với cả quân đoàn của Merkin 
được. Phải làm sao đây? Ở lại chỗ nàu, trở thành một con sói, sống chung với anh em sói xám? 
Nhìn quanh trong hang động tối tăm mù mịt, Trác Mộc Cường Ba cười khổ thảm nghĩ: “Lần 
này, sợ rằng phải sống chung với sói thật rồi.” 


Con sói đầu đàn bị thương ở chân, nên không ra đùa nghịch với hai con sói kia mà chui vào 
hang động, cuộn mình nằm bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng nhàn rỗi 
không có việc gì làm, bèn chỉ vào những món đồ trước mặt, kể lại lai lịch và câu chuyện đằng 
sau của từng món cho nó nghe. Không hiểu tại sao, gã cảm thấu con sói nhất định hiểu được, vì 
trong toàn bộ quá trình gã kể chuyện, nó luôn yên lặng lắng nghe rất chăm chú. 


Trang 2.210/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3O: Sống Chung Với Sói (2) 


Trác Mộc Cường Ba đặt tay trên sống lưng con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó. Cuộc 
trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến gã hân hoan vô cùng, gã biết, ba con sói nàu đã 
không chỉ cứu mạng mình. Không hiểu tại sao, ngoài lũ sói bị tên Thao thú sư kia khống chế, 
những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối, từ khi gã còn nhỏ xíu đã vậu 
rồi. Gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ dè dặt ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấu 
tháng giống như những con sói lạ tiếp xúc với nhau lần đầu. 


Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói, chỉ cần 
xác nhận thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ 
vuốt ve lũ sói một chút, bộ lông của chúng mềm mại trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ 
chịu vô cùng. Nghĩ tới đâu, Trác Mộc Cường Ba lại không khỏi cười khổ, có lẽ bản thân gã, làm 
một con sói thì thích hợp hơn là làm người cũng nên. 


Trong màn sương mù hơi ẩm dinh dính, cậu bé Trác Mộc Cường Ba cô độc, sợ hãi bước đi một 
cách hoang mang. Trong khu rừng phía trước đột nhiên lóe lên một cặp mắt màu vàng cam, cậu 
bé Cường Ba sợ cuống lên, giật lùi về phía sau, liền chạm phải một cẳng chân cao lớn, vững 
chắc. Cậu bé không nghĩ ngợi gì, đã ôm chặt lấu cẳng chân đó: “Cha ơi, phía trước...” 


Đức Nhân lão gia khi ấy vẫn còn trẻ, khẽ xoa đầu Trác Mộc Cường Ba nói: “Con trai, đừng sợ, 
đó là bạn sói, nhà chúng ở trong rừng sâu, chúng là hàng xóm của ta đấy.” Cậu bé Trác Mộc 
Cường Ba nhìn mấy con sói xám cao lớn đi ra khỏi rừng cây, lại ôm chân cha mình chặt hơn 
nữa. 


“Cha ơi, con sợl” Người cha cúi thấp xuống, dịu dàng nói: “Đừng sợ, chúng cũng như chúng ta 
thôi, sói mẹ chăm sóc sói con, sói bố ra ngoài kiếm thức ăn.” 


Sau đó, cậu bé Trác Mộc Cường Ba không sợ nữa, cậu nhìn thấy những người bạn sói đó thè 
luỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay cha mình, một người bạn sói khác lại còn liếm cả mặt cậu nữa, 
cảm giác ngưa ngứa buồn buồn, khiến cậu bật cười khúc khích. Một con sói mẹ, ngậm theo một 
sói con chưa dứt sữa cũng đến trước mặt cha cậu. Đức Nhân lão gia đưa tay ra, dùng ngón tau 
cái ấn khẽ lên trán con sói nhỏ, nói với sói mẹ: “Nó sẽ trở thành một anh chàng khỏe mạnh.” 


Nhìn chú sói con chỉ bằng nắm tay cha mình, cậu bé Cường Ba không sợ hãi nữa, cậu hỏi: “Con 
vuốt ve nó được không ạ?” Cha cậu đáp: “Vậy phải xem sói mẹ có đồng ú không đã.” 


Cậu bé Trác Mộc Cường Ba lại hỏi sói mẹ: “Tao có thể sờ nó một chút không? Sẽ không làm 
nó bị thương đâu.” Sói mẹ liền nhẹ nhàng đặt sói con vào lòng bàn tau Trác Mộc Cường Ba, cậu 
bé dùng cả hai tau nâng sói con lên. Con sói nhỏ nheo nheo mắt, chuyển động trong tay cậu, 
mình nó mềm nhũn, âm ấm. Cha cậu nói: “Con trai, đây chính là sinh mệnh, mỗi sinh mệnh 
đều đến với thế gian theo phương thức như vậy cả.” Đây chính là sinh mệnh... 


Trác Mộc Cường Ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi. Vừa 
nãy rốt cuộc là một giấc mộng, hay là những gì gã thực sự trải qua? Có điều, cho dù đã xảy ra 
trong quá khứ thật đi chăng nữa, thì cũng là chuyện từ hồi gã bốn, năm tuổi rồi, giờ đâu đã trở 


Trang 2.211/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nên mờ nhạt mơ hồ, không nhớ được nữa rồi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, giấc mơ ban nãy lại 
hiện lên rõ mồn một như trong phim, không sao xua đi được. Khi ý thức từ từ tỉnh táo thêm chút 
nữa, Trác Mộc Cường Ba mới ngạc nhiên nhận ra, xét theo hiểu biết của gã, cảnh trong giấc 
mơ ấy là chuyện gần như không thể nào xảy ra trong hiện thực. Trong thời kỳ cho con bú, sói 
mẹ sẽ bảo vệ con một cách tuyệt đối, cho dù là những con sói đực cùng đàn cũng nghiêm cấm 
không được lại gần bọn sói con. Nếu nó chịu để một người lạ tiếp xúc với sói con, thậm chí còn 
đặt con mình vào tau nhân loại, thì chỉ có thể gọi đó là thần tích chứ không phải kỳ tích nữa. 
Trác Mộc Cường Ba càng thêm tin rằng mình chỉ vừa nằm mơ, thế nhưng, tại sao toàn thân lại 
đổ mồ hôi đầm đìa thế này? Gã đưa mắt nhìn ba anh em nhà sói xám, chúng rõ ràng đã tỉnh rồi, 
nhưng lại không chịu mở mắt, vẫn lười nhác cuộn đuôi, tiếp tục nằm sát vào người Trác Mộc 
Cường Ba, cảm nhận hơi ấm của nhau. 


Trác Mộc Cường Ba hết sức cẩn trọng nhấc tau mình lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đó 
rốt cuộc là mơ hay là... tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Tướng mạo thời trẻ của cha 
gã, cho dù bây giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc đã rõ nét được như trong giấc mơ ấy. Lẽ 
nào, cơ thể gã thực sự có điểm gì khác với người bình thường ư? 


Mấy ngày sau đó, Trác Mộc Cường Ba liên tiếp nằm mộng, toàn là mơ thấy những chuyện hồi 
nhỏ mà gã đã quên mất từ lâu, mỗi lần tỉnh lại, mình mấy đều đẫm mô hôi, sức lực như thể trôi 
đi đâu hết, tựa hồ mới ác đấu với dã thú một trận kinh thiên động địa vậy. Gã từng nghĩ, đấy là 
do ba anh em sói xám nằm đè lên người mình, nhưng nếu thế, thì tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậu, 
gã lại thấy tỉnh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn thường ngày? 


Vả lại, mỗi lần tỉnh dậy, Trác Mộc Cường Ba đều cảm thấy bức bối khó chịu, nhưng không sao 
diễn tả nổi cảm giác ấu, chỉ thấu trong cơ thể mình trống rỗng, như thiếu đi thứ gì. Bảo là đói 
khát cũng không giống, mà bảo là tâm tình u uất cũng không phải. Những lúc như thế, gã liền 
điều chỉnh hơi thở theo phương pháp Mật tu mà Lữ Cánh Nam đã dạy, phối hợp với các động 
tác kỳ quái kia, cảm giác hụt hãng đó liền giảm bớt đi phần nào. Số lần như vậy mỗi lúc một 
nhiều, ba anh em sói xám trông thấy, đặc biệt là con sói nhỏ nhất, cũng bắt đầu học theo động 
tác của gã. Có lần, Trác Mộc Cường Ba đang làm một động tác, vừa khéo trông thấy con sói 
nhỏ nhất nằm ngửa ra đất, bốn chân chống lên trời, gắng sức cuộn tròn mình lại, định chui đầu 
qua hai chân sau để ngậm lấu đuôi. Gã lấy làm thích thú, cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng 
kể. Từ đó trở đi, cảm giác khó chịu ấy cứ giảm dần từng ngày, đồng thời cảm giác có một dòng 
khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngàu một mạnh mẽ. Trác Mộc Cường Ba phát 
hiện, động tác của mình càng lúc càng thêm nhanh nhẹn, thể lực cũng từ từ hồi phục, có 
khuynh hướng còn tốt hơn cả trước đây. Sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi, ba anh 
em sói xám cũng không cần nằm lên người gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang, ôm 
nhau mà ngủ. 


Một ngày nọ, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên sực nhớ ra, trưởng lão thôn Công Bố từng nói 
rằng, gã vẫn chưa thức tỉnh, bèn thầm nhủ: “Lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước, chính 
là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh hay sao?” 


Những ngày này, Trác Mộc Cường Ba đã rất quen thuộc với ba anh em sói xám. Con sói đầu 
đàn, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chân phía sau bên phải bị gãy, đồng thời, lông dưới cằm nó 
cũng dài hơn một chút, nom như để râu quai nón, phía trên lông bờm có một vết sẹo hình ngôi 
sao. Ở cạnh nhau một thời gian, Trác Mộc Cường Ba luôn có cảm giác mắt của con sói nàu 
không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi chùng xuống, giống như người lúc 


Trang 2.212/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nào cũng chau mày suy nghĩ vậu. 


Con sói có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất, đến nỗi bộ lông màu xám của nó loang lổ như 
con ngựa vằn, rất nhiều chỗ thịt gô hẳn lên. Miệng nó có vẻ hơi ngắn hơn một chút, nhưng lại 
ngoác rộng sang hai bên hơn, môi cũng dày hơn hai anh em của mình, hai khóe mắt chúc 
xuống, nhìn chính diện, gương mặt nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ. 


Đem so ra, những vết thương trên mình con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến, lông nó 
tuyên một màu xám tro, không có đốm loang lổ, bốn chân đều đặn, trên mặt cũng không một 
vết sẹo, đôi mắt cực kỳ thông tuệ, mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, gã luôn 
có cảm giác như thể đôi mắt ấu biết nói vậu. Khuyết điểm duy nhất, chính là cái đuôi bị cụt mất 
một nửa kia. Trác Mộc Cường Ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan 
trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi, thì dù có đẹp đến mấy, cũng không thể liệt vào hàng 
“mỹ nam” của họ nhà sói rồi. Hơn nữa, tai nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần 
thì rất khó phát hiện ra được. 


Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của bọn sói, sơ bộ đoán định, con lớn nhất 
khoảng mười hai đến mười ba tuổi, tính theo tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên; 
con sói khắp mình đầu sẹo khoảng mười tuổi, thuộc loại tráng niên; còn con nhỏ nhất chắc 
khoảng bảy tám tuổi, thể hình nó thực ra cũng không khác biệt nhiều với hai con sói còn lại, chỉ 
là khi gặp nhau lần đầu tiên ba năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trác Mộc 
Cường Ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi chúng, Trác Mộc Cường Ba lần lượt đặt cho 
chúng ba cái tên, Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba để tiện xưng hô. Ba anh em sói xám mỗi con đều có 
điểm đặc sắc riêng, Sói Cả lão thành thận trọng, Sói Hai dũng cảm hiếu chiến, Sói Ba lại cực kù 
thông minh lanh lợi. 


Hôm đặt tên, Trác Mộc Cường Ba lần lượt chỉ vào trán ba anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp 
lại: “Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba... Sói Cả, Sói Hai, Sói Ba...” Mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng năm sáu 
lần, ba con sói đã không hẹn mà cùng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên 
mình, nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ “khậm khậm 
khẹt khẹt”. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi, ý tứ rõ ràng là: “Chỉ cần 
ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi, cần gì phải phát âm ra cho phiền phức.” Trác Mộc Cường Ba lấy 
làm bất lực, nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói xám được. Sói Ba là 
bất mãn nhất, khi Trác Mộc Cường Ba gọi tên Sói Cả, nó có thể lơ lớ hùa theo: “Khà... 
chang...” (Đại Lang), gọi Sói Hai, Sói Hai cũng lặp lại theo: TU chang...” (Nhị Lang), nhưng 
Sói Ba thì không thể lặp lại được, nó nhe răng nhau nhay vạt áo da của Trác Mộc Cường Ba, lắc 
đầu thật mạnh, ú bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trác Mộc 
Cường Ba nghĩ ngợi giâu lát, liền gọi nó luôn là Sói Út cho xong. Bấy giờ Sói Út mới hài lòng, 
nhe răng phát ra tiếng “Xi... xì... chang...” (Tiểu Lang). 

Kế đó, Trác Mộc Cường Ba lại chỉ vào mình: “Trác Mộc Cường Ba, tao, Trác Mộc Cường Ba...” 
Lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể phát âm được cái tên đó. 
Sói Cả ngoác miệng, nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn Sói Hai; Sói Hai im lặng 
trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao, quay sang Sói Út; Sói Út đảo mắt một 
vòng, cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, chỉ thấu nó khọt khọt trong họng, rồi đột nhiên há 
miệng, phát ra một tiếng: “A U Chang...” 


Sói Cả và Sói Hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này, đua nhau kêu lên mấy tiếng: “A U 


Trang 2.213/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chang...” “A U Chang...” vậu là, kể từ đó Trác Mộc Cường Ba có thêm một cái tên của loài sói, 
gọi là “A U Chang”. 


Đồng thời, đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói, Trác Mộc Cường Ba cũng đã vượt ra khỏi 
phạm vi kiến thức của giáo sư Phương Tân truyền thụ. Về cơ bản, gã có thể nghe hiểu được các 
ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như: “Tập hợp”, “Ân nấp”, “Nằm xuống”, “Ăn thôi”... ngoài 
ra, thời gian gã ở với Sói Út là nhiều nhất, Sói Út tính tình chất phác như trẻ con, nói nhiều nhất 
là những câu kiểu như “Mau qua đây”, “Chơi với tôi đi”, “Tránh ra, không cần anh nữa”. Chỉ 
mấy từ ngữ đơn giản vậy, mà Trác Mộc Cường Ba cũng phải vừa nghe vừa đoán, không ngừng 
lần mò, bắt chước theo mới có thể nắm bắt được. Còn nhớ có một buổi sáng thức dậy, Trác 
Mộc Cường Ba học theo ngôn ngữ sói gào lên mấy tiếng: “Ăn thôi!” Kết quả là ba anh em sói 
xám tò mò nhìn chằm chằm vào gã, phát hiện ra gã chỉ có hai tau không đứng đó kêu gào, liền 
lập tức nhảy bổ tới vật gã ra đất. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới hiểu, à, thì ra phát âm như 
thế nghĩa là “Ăn thôi”, mình lại cứ tưởng là “đi săn thôi” chứ. Sau đó, gã phải mất một thời gian, 
mới phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm “Ăn thôi” và “Đi săn thôi”. 


Trác Mộc Cường Ba luôn có ý nối lại cái chân gãy cho Sói Cả, nhưng phải khuyên nhủ, an ủi 
mấy lần nó mới đồng ú để gã xem cái chân đó. Trác Mộc Cường Ba chạm vào chỗ gãy, Sói Cả 
bị đau, liền ngoảnh đầu lại nhe răng ra, gầm gừ mấy tiếng: “Cần thận chứ, đau lắm đấy.” Trác 
Mộc Cường Ba bấy giờ mới phát hiện, cái chân đó bị gãy đã quá lâu, không thể nối xương lại 
được, nhưng cũng may là không bị hoại tử, chỉ có điều, Sói Cả sẽ phải đeo chân lên mà ởi thế 
nàu mãi. Gã u uất nói: “Xin lỗi, tao không có cách gì giúp mày được,” vừa nói, gã vừa khe khẽ 
lắc đầu. 


Trong mũi Sói Cả phát ra những tiếng thở nặng nề, nó ngoảnh đầu lại, rồi hướng ánh mắt ra 
phía màn sương mù xa xăm, cơ hồ như đang nói: “Chẳng sao cả, tôi đã quen rồi.” 


Cứ như vậy khoảng bảy tám ngày, sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa một lần cuối cùng trong 
ngày, Sói Cả liền kêu lên một tràng những âm thanh Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, rồi sau 
đó, Sói Út liên chạy vào trong hang ngậm miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra. Trác Mộc 
Cường Ba theo sau ba anh em sói xám, phát hiện mỗi lúc một đi xa khỏi hang động, cuối cùng, 
đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa. Sói Cả vừa đi, vừa để lại những dấu hiệu mới ven đường. Bấu 
giờ, Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra, liền quay sang hỏi Sói Út: “Chúng ta sắp đi đến chỗ mới 
hả?” Sói Út khẽ “grừ grừ...” mấy tiếng, Trác Mộc Cường Ba đại khái nghe cũng hiểu, ý nó 
muốn nói, thức ăn không đủ nữa rồi. 


Đúng thế, những ngàu Trác Mộc Cường Ba ở cùng ba anh em sói xám, tổng cộng đã đi săn hai 
lần, à không, phải nói là tổng cộng có hai lần phát hiện ra thức ăn. Cũng may, cả hai lần đều 
bắt gặp động vật cỡ lớn, trong thời tiết lạnh giá này, thịt cũng không dễ bị hư thối. Có điều, Trác 
Mộc Cường Ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người, mỗi lần 
đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói, sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì 
nguyên nhân gì, Trác Mộc Cường Ba hân hoan phát hiện ra, càng lúc gã càng thích ứng với kiểu 
ăn uống không quy luật này, về sau gã tự suy đoán, cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các 
động tác k quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng, thấy rằng những vị Mật tu 
giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người, hình như rất giống với lũ sói hay các loài 
động vật hoang dã khác không tìm thấu thức ăn. 


Theo tri thức ghi trên sách vở, thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc mở rộng lãnh địa 


Trang 2.214/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mới, các con sói trong đàn đều theo sát phía sau con thủ lĩnh, nhưng ba anh em sói xám thì hình 
như không phải thế. Chúng chia nhau ra, con nào chạy đường con ấy, chỉ giữ một khoảng cách 
nhất định để có thể cảm ứng thấy nhau. Không hiểu đi được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba chợt 
nghe thấu Sói Út ở phía trước vui vẻ reo lên: “A U Chang, mau lên.” Đồng thời, Sói Cả, Sói Hai 
cũng đã cảm nhận được điều gì đó, lao vút lên như bay. Trác Mộc Cường Ba biết, con mồi tuyệt 
đối không thể khiến ba anh em sói xám hưng phấn thế này, gã cũng quồng chân chạy nhanh 
lên, chỉ thấu trước mắt sáng bừng lên, cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm... 
Một con sông hình chữ “S” nằm vắt ngang, ngoằn ngoèo uốn khúc, sóng lăn tăn hắt lên, thoạt 
trông tựa như một chiếc khăn Hada khảm đầy bảo thạch. 


Đây là một con sông rộng đến cả mét! Gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với pháp sư Á La 
và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo; về sau, gã ở với ba anh 
em sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết, thi thoảng nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm 
được một hai rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, so với dòng sông rộng cả mét này thực 
không thể nào sánh được. 


Trác Mộc Cường Ba vội vàng chạy đến bờ sông, đang chuẩn bị vục mặt xuống uống cho thỏa 
thích như ba anh em sói xám, đột nhiên trông thấu trong lòng sông xuất hiện một cái bóng quái 
thú đáng sợ, gã giật bắn mình ngấng đầu lên, mất đà, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước 
liên. Sói Út đứng cạnh quan sát, hai mắt nheo nheo như vâng trăng mới nhú, rõ ràng là đang 
nhe răng ra cười, nhìn bộ dạng của nó, xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. 
Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát, lập tức hiểu ra, cũng không khỏi cười khổ, con quái thú 
ấu chẳng phải gã thì còn ai vào đây được nữal 


Thì ra, sau một thời gian dài, Trác Mộc Cường Ba dần dần quên hết cả thói quen của con người, 
cũng không biết đã bao ngàu không rửa mặt cạo râu rồi nữa, râu tóc gã chằng chịt vào nhau, lại 
khoác lên mình cái áo da dê tự may, toàn thân đầu mùi sói; lúc rảnh rỗi, gã còn dùng cành câu 
bện cho mình một cái áo tơi, khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người 
rừng. 


Vốc một vốc nước lên tay, cảm giác âm ấm, Trác Mộc Cường Ba hất nước lên mặt, sau đó vục 
cả đầu mình xuống lòng sông, một lúc lâu cũng không muốn ngắng lên. Ba anh em sói xám 
uống đã đời no nê xong, cũng đuổi nhau chơi đùa ven bờ sông. Trác Mộc Cường Ba rửa mặt 
sạch sẽ, nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá, gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một 
trận nữa. Lúc Sói Cả chuẩn bị tập hợp cả bọn lên đường, Trác Mộc Cường Ba phát hiện ra có 
vật gì đó đang trôi theo dòng nước. Gã vớt lên xem thử, thì ra là một cái túi bằng chất dẻo. Trác 
Mộc Cường Ba nhận ra loại túi nàu, đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của 
bọn Merkin. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy, vì đâu là chế phẩm từ chất 
dẻo, nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát 
mức độ ôxy hóa của vết xé chỗ miệng túi hòng đưa ra nhận định sơ bộ, đại khái thứ này bị xé ra 
khoảng từ năm đến ba ngày trước. Thân túi có những vết xước mảnh, chắc rằng không phải bị 
ném thẳng xuống nước, mà ở đâu đó gần đây, gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là, 
khoảng ba đến năm ngày trước, đội ngũ của Merkin hoặc một kẻ nào đấy đi lạc trong đội ngũ ấu 
đã xuất hiện ở gần đâu. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em 
sói xám cũng không thể tìm được thêm thông tin nào có ích, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn xé 
toạc ra một vệt dài trên cái túi, để ba anh em bọn sói nhớ được mùi của thành phần hóa học 
trong cái túi chất dẻo ấu. 


Trang 2.215/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em sói xám liền thay đổi, bọn chúng vạch 
ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn 
nước, có con sông này, sẽ càng dễ tìm thấy vật săn, đây là thường thức ai cũng biết. Có điều, từ 
khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó, đầu óc Trác Mộc Cường Ba luôn ở trong trạng thái rối 
loạn. Mười mấy ngày sống bình lặng bên cạnh ba anh em sói xám chỉ khiến gã tạm thời quên đi 
nỗi đau, gã từng không chỉ một lần có ú nghĩ tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và Tử kỳ 
lân, nhưng đồng thời gã cũng biết, một khi tiếp tục, thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau 
đớn, tiếp tục có những cuộc chia lụ. Ba anh em sói xám nhất định sẽ không bàng quan, vả lại, 
trong môi trường này, gã cũng không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng 
cho dù ba anh em sói xám rất mạnh, nhưng kẻ địch của họ, không phải là một hai tên, mà là cả 
một đội quân được vũ trang tận răng, dù Trác Mộc Cường Ba tính toán ra sao, phe của gã cũng 
không có bất cứ cơ may nào để giành chiến thắng. 


Sói Cả dẫn cả bọn đi dọc bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là 
chảy từ Shangri-la ra, hoặc do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận 
mép tầng bình đài thứ ba, hóa thành một dải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngàu đàn 
sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không 
thể kéo dài mãi, vì vậy, lãnh địa mới này chỉ vạch một vòng xung quanh đoạn mút cuối của dòng 
sông mà thôi. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba và lũ sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới ấu 
một hang động có thể náu thân. Dọc đường, Sói Út thấu Trác Mộc Cường Ba có vẻ tâm sự 
trùng trùng, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba áy náy cười cười 
với nó, nhưng trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ rối như tơ vò quấy nhiễu. 


“Bọn Merkin rốt cuộc đã đi tới đâu rồi?” 
*Pháp sư Ä La, và cả Mẫn Mẫn nữa, họ giờ ra sao?” 
“Nhạc Dương... Nhạc Dương... rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy?” 


Mấy ngày đầu sau khi xác định vòng lãnh địa mới, cả bọn đều tuần tra một cách nghiêm mật 
trong lãnh địa, xem xét địa hình địa mạo, các đường ởi lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có 
khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này, Trác Mộc Cường Ba không giúp gì được cho ba anh 
em sói xám, gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể 
dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả 
của nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi ấy còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả bản đồ vẽ 
bằng máy tính. Vì vậu, trong những ngày này, Trác Mộc Cường Ba dành thời gian hồi tưởng lại 
cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu và Tử kỳ lân kéo dài suốt mấy năm nay. Gã đột 
nhiên phát giác, có rất nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ú đến, đồng thời, cũng bắt đầu 
có cảm giác, có thể những điều Nhạc Dương làm, không giống như những gì gã vẫn nghĩ. 


Có một điều Trác Mộc Cường Ba không biết là, cùng lúc ấy, một đội ngũ đông đảo khác đang 
mang theo những lời cằn nhằn oán trách, đi vòng vòng ở phía sau gã. 


Trang 2.216/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 31: Nghĩo Sói Cùng Tru - Sống Chung 
Với Sói (3) 


Mấy phút sau, cơn gió lồng lộng trên không trung mang tiếng hú của Trác Mộc Cường Ba đi đến 
một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như Kim tự tháp, cái bóng đen nằm ở vị trí 
cao nhất trên bình đài khẽ vẫu vẫy tai, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra, tung mình đứng 
bật dậy, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới Kim tự tháp, lập tức có vô số cái bóng lố nhố đứng 
dậy... Xung quanh tòa Kim tự tháp ấy, không ngờ lại là cả ngàn con sói và chó ngao, dường như 
vị trí của mỗi con trên Kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng. Bọn 
chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị vương giả ở ngôi chí cao vô thượng kia, chỉ thấy đức 
vua của chúng chăm chú nhìn về phía Nam, khe khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, phát ra một tiếng 
gầm kinh thiên động địa. 


"Con bà nó chứ, chó chết thật!” Merkin không ngờ đã mất đi cả phong độ thường ngày, tức tối 
chửi bới om sòm, suớt chút nữa thì đã cầm cả máy tính xách tay lên ném ra ngoài. Y hằn học chỉ 
vào bản đồ lập thể trên màn hình máy tính nói: “Chỗ này chúng ta đã đi qua rồi! Không chỉ một 
lần!” 


Soares cũng dở khóc dở cười nhìn màn hình máy tính, trùng khớp đến 99%, nếu nói không phải 
là cùng một nơi thì thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Y ngắng đầu lên nhìn sương mù mờ 
mịt phủ kín cả trời đất, không khỏi cảm khái thở dài, từ khi hai con sói dẫn đường kia vô duyên 
vô cớ mất tích, bọn y gần như không tiến thêm được bước nào nữa. Tuy nói là trời thi thoảng lại 
có một trận tuyết, vả lại thức ăn hàm lượng dinh dưỡng cao trong ba lô đủ dùng trong ba năm, 
cả nước và thức ăn đều không thiếu thốn gì, nhưng nếu cứ đi vòng vòng mãi trong sương mù 
không tìm được lối ra, mà bọn v lại đông người thế này, khó mà tránh khỏi bị ức chế cảm xúc, 
cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ tinh thần. Toàn bộ đội ngũ này đều là lính đánh thuê, bất cứ tên 
nào nổi điên lên cũng sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Có điều cũng còn may, đám lính 
đánh thuê không hề biết bọn chúng đang đi vòng quanh, vả lại, Merkin đã nói, chỗ này còn cách 
Bạc Ba La thần miếu một quãng khá xa, ít nhất cũng phải ba tháng mới đến được. Xem ra, 
Merkin sớm đã dự đoán được tình hình này sẽ xảy ra, mà để lại cho mình một khoảng lùi. 


Merkin bừng bừng tức giận bước ra khỏi lều, ngước nhìn bầu trời u ám, hít sâu mấy hơi liền. May 
mà mấy ngày nay, dọc đường còn tìm được thêm mấy tên lính đánh thuê bị lạc lúc nhảy dù, 
những tên mới còn lại không nghi ngờ gì, nhưng chuyện bị chúng phát hiện ra cả bọn đang ởi 
vòng vòng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 


Max đi phía sau, vừa đoán tâm tư Merkin, vừa nói: “Ông chủ, tôi thấu chính là thằng lỏi Nhạc 
Dương kia đang cố ú giở trò đấu. Nó đang dùng cái kỹ thuật dựng bản đồ lập thể quỷ quái gì đó 
để dẫn chúng ta đi vòng vòng.” 


Merkin lừ mắt lườm Max một cái không nói gì. Max lại nói: “Còn nữa, ông Khafu mang đến bao 
nhiêu đồ tốt, sao Nhạc Dương lại không chịu mặc, mà vẫn khoác cái áo cũ rích của nó? Tôi nghi 
ngờ, trong bộ đồ cũ ấy có giấu máy theo dõi, để cho...” 


“Đủ rồi!” Merkin hừ lạnh một tiếng, làm Max giật thót mình, run lập cập: “Chỉ biết nói cái nàu 


Trang 2.217/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không được, cái kia không xong, mày thì giỏi lắm đấy? Bảo mày theo Nhạc Dương học cách 
thao tác phần mềm ấy, mày học đến đâu rồi?” 


Merkin bảo Max đi học cách thao tác máy tính của giáo sư Phương Tân cũng là chuyện bất đắc 
dĩ. Tuụ Khafu có mang đến máy tính của y, nhưng hệ thống đó chủ yếu để sử dụng trong lúc tác 
chiến, không giống như của giáo sư Phương Tân, thiên văn khí tượng, địa lú vật lú, học hóa 
học, canh nông kinh tế, phong thổ nhân tình, thứ gì cũng có hết, huống hồ trong đó lại còn bao 
gồm toàn bộ tư liệu điện tử của bảo tàng Anh quốc. Khổ nỗi, những phần mềm hữu dụng trong 
máy tính của giáo sư Phương Tân lại toàn thao tác bằng tiếng Trung, trong cả đội ngũ này, chỉ 
có với Max là biết lõm bõm vài chữ. Còn đám lính đánh thuê kia thì khỏi phải trông mong gì, 
nói theo cách của lính đánh thuê, thì nếu đến cả thứ tiếng khó như tiếng Trung chúng còn biết, 
thì cần quái gì phải đi làm lính đánh thuê nữa. Bản thân y cũng không tiện hạ thấp thân phận đi 
hỏi Nhạc Dương xem phần mềm ấy sử dụng như thế nào, nên đành phải bảo Max theo học, 
bình thường cái máy tính ấy cũng do Max đích thân đeo trên lưng, ai ngờ hắn ta học gần một 
tháng rồi mà vẫn chẳng biết gì cả. 


Max im thin thít không dám ho he gì, Merkin lại gần giọng rít lên: “Mày xem Nhạc Dương đấy, 
trinh sát thực địa, quan trắc thiên tượng, vẽ bản đồ lập thể, phân tích địa hình, đánh dấu tọa độ, 
trong tất cả những thứ ấy, mày học được cái gì rồi? Ngoài hớt lẻo ra, mày còn biết cái gì nữa 
không? Thà tao có thuộc hạ tài cán mà tâm địa khó lường còn hơn là một lũ phế vật trung thành 
như mày!” 


Dứt lời, Merkin phất tay bỏ đi. Max bần thần nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên toét miệng hớn hở, 
thảm nhủ: “Hi hì, ông chủ bảo mình là đồ phế vật trung thành, chứng tỏ rằng, địa vị của mình 
trong lòng ông ấy còn cao hơn mấy tên khác.” Nghĩ tới đây, hắn lại dương dương tự đắc chui 
vào trong lều, thấu Nhạc Dương vẫn đang ngồi đần ra trước bản đồ và một đống số liệu, liền đổi 
giọng an ủi: “Đừng quá cưỡng ép bản thân làm gì, tôi và ông chủ đều rất tin tưởng cậu, chúng ta 
nhất định có thể ra khỏi vùng sương mù này, đúng không?” 


Nhạc Dương liếc nhìn Max, hỏi lâu sau mới thở dài nói: “Ứm... địa hình nơi nàu, những chỗ địa 
mạo hình số `8' rất nhiều, mức độ giống nhau của núi non cũng rất cao, chỉ cần hơi không lưu Ú 
một chút là sẽ thành đi vòng vèo ngay. Tôi đã cố hết sức để tránh không lặp lại những tuyến 
đường cũ, chỉ là trời không chiều ú người mà thôi.” 

Max nghĩ ngợi giây lát, liên hỏi: “Trang bị của chúng ta như thế này mà vẫn phải đi vòng vòng ở 
đâu, vậy thì đám người kia, chắc chắn cũng không thể ra khỏi vùng sương mù này, phải chứ?” 


“Tôi không biết.” Nhạc Dương thành thực trả lời: “Trước đây tôi chỉ đi theo cả đội, tuy không 
biết bọn họ dùng phương pháp gì để phân biệt phương hướng trong màn sương mù mịt, lại gâu 
nhiễu tín hiệu điện tử nàu. Nhưng tôi có cảm giác, bọn họ không hề đi đường vòng. Có điều, nói 
đi thì cũng phải nói lại, các anh có lũ sói dẫn đường, có thể từ phía sau chúng tôi vượt lên phía 
trước, chứng tỏ rằng, lũ sói mới thực sự quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nếu như ông Soares...” 


Nhạc Dương cố ý chỉ nói một nửa, Max quả nhiên tiếp lời theo ngay: “Hừ, cái tên Soares chết 
dịch, tôi thấy hắn ta đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi, tự mình không biết đã ra lệnh sai sót kiểu 
gì, làm mất hai con sói dẫn đường, rồi lại đổ hết tội lên đầu tôi, tôi có phải là Thao thú sư đâu 
chứ. Cậu thấy đấy, dạo này ngày nào hắn cũng đốt hương gọi sói gì đấu, mà có gọi được con 
chó chết nào đâu! Mình chẳng giỏi giang gì, chỉ biết trách móc người khác.” 


Trang 2.218/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương cười cười: “Có điều, tôi cảm thấy Soares cũng rất giỏi. Phải chăng là có nguyên 
nhân gì khác, nên ông ấy mới không gọi được lũ sói đến?” 


“Hả?” Max cảm thấy trong lời của Nhạc Dương dường như còn có ú gì khác, liền chỉ ra hộ anh 
luôn: “Ý cậu là... thằng cha đó cố ý? Ứm... làm như vậu thì có lợi gì cho hắn nhỉ?” Nhạc Dương 
đang định bảo mình không có ý đó, thì Max đã vỗ đùi đánh “đét” một tiếng, như thể vừa sực 
tỉnh khỏi cơn mê: “Đúng rồi! Chắc chắn là hắn thấy Khafu dẫn theo đông người như vậu, tác 
dụng của hắn không còn nhiều nữa, trong lòng khó chịu nên mới cố ú giả bộ không tìm được lũ 
sói, hòng khiến chúng ta cứ đi vòng quanh trong sương mù thế này. Sau đó, khi tất cả mọi người 
đều đã mệt mỏi rã rời, vô kế khả thi, hắn mới gọi bọn sói đến, khi ấu mới thể hiện ra khả năng 
của mình!” 


Nhạc Dương không thể ngờ, chỉ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến Max liên tưởng ra nhiều 
thứ như vậy, không khỏi thầm nhủ: “Tên Max này cũng đâu phải ngu!” Chỉ thấy Max lại hưng 
phấn chạy ra ngoài, không cần đoán cũng biết hắn lại đi ton hót mách lẻo rồi. Chuyện này, đối 
với Max mà nói, nhất định là một phát hiện trọng đại. Nhạc Dương thảm nhủ: “Đây là tự màu 
nghĩ ra đấy nhé, không liên can gì đến tao.” Liền sau đó, anh lại nghĩ: “Có lẽ, để tin tức nàu lan 
truyền trong đám lính đánh thuê sẽ có hiệu quả bất ngờ cũng nên.” 


Thấy Max đã đi xa, Nhạc Dương lại tập trung tinh thần vào bộ máy tính, trong đầu thầm tính 
toán: “Mấy người pháp sư Á La và Cường Ba thiếu gia chắc giờ nàu đã không còn xa Bạc Ba La 
thần miếu mấy nữa? Có lẽ, cũng đến lúc để bọn lính đánh thuê này đi thêm mấy bước rồi, đổi 
nơi khác lại cho chúng đi lòng vòng tiếp vậy.” Xung quanh không ai giám thị, ngón tay Nhạc 
Dương liên tiếp gõ xuống bàn phím, chỉ thấy trong chớp mắt, bản đồ lập thể trên màn hình đã 
hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một địa hình mới... 


Từ khi phát hiện ra cái túi chất dẻo ấy, Trác Mộc Cường Ba cứ u uất không vui, dường như gã 
cũng chẳng còn hứng thú gì với việc tuần tra lãnh địa, tìm kiếm con môi như trước nữa, chỉ ở lì 
trong hang động mới tìm được, không chịu ra ngoài. Sói Út thấu gã trĩu nặng một bầu tâm sự, 
liền ở trong hang với gã, lúc thì làm nũng, lúc lại nhảy tớn lên đùa nghịch, sau khi giở hết tuyệt 
chiêu ra rồi mà vẫn thấu Trác Mộc Cường Ba không vui, nó đành bất lực nằm gối đầu lên đùi gã, 
phát ra những tiếng “khò khè” bất mãn. Đến lúc ấy, tâm tình đang cuồn cuộn sóng của Trác 
Mộc Cường Ba mới lắng xuống được phần nào. 


Sói Cả và Sói Hai đi tuần tra lãnh địa trở về, ở bên ngoài cửa hang rì rầm gì đó. Sói Út dựng tai 
lên lắng nghe, đảo mắt một vòng, rồi từ người Trác Mộc Cường Ba trèo xuống, gia nhập cuộc 
thảo luận của hai con sói kia. Trác Mộc Cường Ba chỉ nghe loáng thoáng thấy mấy âm tiết có 
nghĩa “con mồi”, “không xa”..., còn đâu thì chẳng hiểu gì cả. 


Ba anh em sói xám thảo luận một hồi, chỉ thấy Sói Út tung tăng chạy tới, kéo kéo ống quần 
Trác Mộc Cường Ba, miệng gầm gừ kêu lên: “Đi săn, đi săn.” Trác Mộc Cường Ba chẳm chậm 
đứng lên, theo Sói Út ra ngoài, cho dù tâm trạng có tệ đến mấy thì cũng phải ăn thôi. Có điều, 
gã lại phát hiện ra, Sói Út miệng thì kêu “đi săn, đi săn”, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái 
áo da thật của mình đảo tròn, nhất thời cũng không hiểu là ý gì. 


Họ men theo bờ sông vào khu vực sát chân núi của tầng bình đài thứ ba, được khoảng mười mấu 
cây số, phía trước liền xuất hiện một đầm nước. Có mấy con sông nhỏ cùng đổ vẻ đây, bốn phía 
lưa thưa một vài loài thực vật chịu được lạnh giá, những đống nham thạch núi lửa cao gấp mấu 


Trang 2.219/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thân người vươn lên tua tủa như gai nhọn, sương mù vấn vít, tầm nhìn hết sức hẹp. 


Đi thêm chút nữa, cảnh vật trước mắt liền thau đổi, bên bờ đầm nước xuất hiện một đàn hươu 
khổng lô đang nhàn nhã gặm lá non của một loài thực vật không biết tên. Đây hiển nhiên là một 
đàn rất lớn, khoảng mười bảy mười tám con cái, hai ba chục con đực, con hươu đầu đàn rất cao 
lớn, từ chân đến vai đã khoảng hơn hai mét rồi, còn cặp sừng vĩ đại trên đầu nó kia, riêng chiều 
ngang ít nhất cũng phải ba mét trở lên. Trác Mộc Cường Ba không khỏi thảm kinh hãi: “Ghê 
thật!” Đồng thời, gã cũng hiểu ra tại sao Sói Út cứ nhìn vào tấm áo da của mình, nếu có thể săn 
được một con hươu nữa, thì gã lại làm thêm được một bộ đồ da nữa rồi. 


Thấy ba anh em sói xám xâm nhập, đàn hươu lập tức trở nên căng thẳng, những con hươu lớn 
nằm rải rác liền lần lượt đứng lên, mấy con đang dùng sừng húc nhau cũng dừng cuộc đấu, hươu 
mẹ từ từ dồn lại một chỗ, hươu đực chảm chậm tạo thành một nửa vòng tròn vây lũ hươu cái ở 
giữa. Duy chỉ có con hươu đầu đàn kia là vẫn đứng từ xa quan sát ba anh em sói xám, không hề 
lộ vẻ hoảng hốt. 


Ngược lại, ba anh em sói xám thì hết sức nhàn tản, bước chân không gấp gáp cũng không chậm 
quá, thong dong đi quanh đàn hươu, hoặc lao xuyên qua những kẽ hở giữa chúng, chốc chốc lại 
dừng lại nhìn một con hươu nào đó, chụm đầu khọt khẹt rì rầm một phen như thể đang bình 
phẩm, sau đó chúng lại tiếp tục đi một vòng, bộ dạng rất giống mấy bà mấy cô đi chợ chọn rau, 
câu nào mập quá cũng không ưng, mà gầy quá cũng không chịu, lựa đi lựa lại mãi cũng chẳng 
xong. 


Trác Mộc Cường Ba biết, ba anh em sói xám đang lựa chọn con hươu vếu nhất, trong đàn có 
con nào răng lợi không tốt, con nào tiêu hóa không được ổn, con nào từng bị thương hoạt động 
không tiện, gã không thể phát hiện được, nhưng ba anh em sói xám thì biết. Con hươu nào 
răng lợi không tốt, trong miệng sẽ có mùi lạ, con nào tiêu hóa không tốt thì phân của chúng 
chính là dấu hiệu. Còn nếu trước đó từng bị thương, cái mũi tinh nhạy của lũ sói còn có thể ngửi 
ra sớm hơn nữa. 


Chỉ tiếc một điều là, đàn hươu đông đảo này gần đây rõ ràng không sinh ra con hươu con nào, 
hoặc cũng có thể, lũ hươu con đã bị ăn thịt hết rồi. Trác Mộc Cường Ba thấy con hươu nhỏ nhất 
cũng phải tầm hai ba tuổi, chiều cao và thể hình đã gần bằng hươu mẹ. Vả lại, cả đàn hươu đều 
rất cường tráng khỏe mạnh, không phải đang trong thời kỳ sinh đẻ, hươu mẹ không có vẻ gì là 
yếu ớt, mà cũng không có con hươu nào bị thương. 


Gã từng chứng kiến cảnh đàn sói vâu bắt bò rừng, nếu có con con, hay con bị thương, chỉ cần 
truy đuổi một lát, khi bê con hoặc những con bò bị thương không đủ thể lực bị lọt lại phía sau 
đội ngũ, cả đàn sói sẽ tràn lên. Nhiều lúc, sẽ có lũ bò đực cường tráng quay lại cứu viện, lũ sói 
cũng không bám đuổi đến cùng mà chỉ cắn cho vật săn bị thương, rồi vòng chạy mất, sau đó tiếp 
tục truụ đuổi. Những con bò vốn đã bị thương, dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi cuộc chạy trốn 
gấp gáp, không bao lâu sau sẽ lại bị lạc bầy thêm lần nữa, rồi đón nhận kết cục bị đàn sói vật 
ngửa ra cắn đứt cổ họng. Đàn bò cũng biết con bò ấy không cứu được nữa rồi, đành nuốt lệ bỏ 
đi để mặc lũ sói thỏa sức cắn xé đồng loại của mình. 


Giờ đâu, đối mặt với một đàn hươu khổng lồ đang ở độ tuổi cường tráng nhất, ba anh em sói 
xám có vẻ vếu thế hơn rất nhiều, chúng sẽ làm như thế nào đây? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên 
nhớ ra, con hươu mà mình và ba anh em sói xám săn bắt lần đầu tiên, không biết liệu có phải bị 


Trang 2.220/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bọn chúng lùa từ quần thể này ra hau không? Chỗ ấy cũng cách nơi nàu một quãng đường khá 
xa, chúng đã làm như thế nào? 


Ba anh em sói xám thong dong đi xung quanh mấy vòng, cuối cùng chọn được một con hươu 
đực trông có vẻ rất cường tráng khỏe mạnh. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, nhớ lại lần đầu 
tiên, gã và ba anh em sói xám cũng săn được một con hươu đực. Chúng không trực tiếp tấn 
công, mà để Sói Cả bước lên trước, hướng về phía con hươu ấy nhe nanh nhe vuốt gầm gừ một 
hồi, Sói Hai và Sói Út đứng đằng xa quan sát. Cứ như vậu một lúc, rồi hai con sói kia không ngờ 
lại quau đầu bỏ đi, tựa hồ chúng không hề đói, mà chỉ lượn qua lượn lại, chọn trước món ăn thôi 
vậu. 


Không phải đến đây để săn mồi ư? Sao lại bỏ đi như vậy? Lẽ nào, chỉ để lại một mình Sói Cả 
khiêu chiến với con hươu khổng lỏ? Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngần ngừ do dự, chỉ thấu Sói 
Út đã đến bên cạnh mình, dáng vẻ xem chừng vênh váo tự đắc lắm. Nhìn bộ dạng của nó, như 
thể con hươu kia đã trở thành vật trong túi ba anh em nhà chúng rồi vậy. 


Trác Mộc Cường Ba lại nhìn sang phía con hươu, chỉ thấu nó bị Sói Cả khiêu khích, đã phẫn nộ 
lắm rồi, đầu cúi xuống, cặp sừng nhọn hoắt như hai lưỡi dao vuốt qua vuốt lại trên tảng đá, phát 
ra tiếng “xoẹt xoẹt” như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Sói Cả kêu lên “gừ gừ”, đứng ở đằng xa vung 
vầy móng vuốt, như thể muốn nhao lên, lại như thể muốn rút lui. Chắc hắn, vẻ mặt nó nhất 
định là đang rất coi thường đối phương, vì ánh mắt con hươu đực kia đã lóe lên những tia lửa 
phẫn nộ, chừng như đang gầm lên trong lòng: “Con sói què nhà ngươi, dám vênh váo trước mặt 
ta, tưởng cặp sừng này của ta không là gì chắc!” 


Lũ hươu khác thấu ba con sói xám đi mất hai, chỉ còn lại một con bị què chân, lại còn dám khiêu 
khích một trong những con hươu khỏe nhất đàn, rõ ràng là ăn no rửng mỡ, sự cảnh giác của 
chúng lập tức giảm đi đáng kể. Đàn hươu từ từ tản ra, con nào đang ăn lá cây lại tiếp tục đi ăn lá 
cây, con nào gật gù muốn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp. 


Không lâu sau, con hươu đực kia đã không ghìm nổi cơn giận, cúi đầu giương đôi sừng sắc nhọn 
ra lao vút tới, thanh thế kinh hồn, hệt như một kụ sĩ giơ ngọn trường thương lao vào kẻ thù vậu. 
Thoạt trông như thể Sói Cả không kịp né tránh, nào ngờ nó đã nhẹ nhàng xoay mình, sít sao 
thoát khỏi phạm vi tấn công của cặp sừng hươu, vòng sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con 
hươu. Con hươu cũng nhìn nó bất động. Sói Cả hơi vươn đầu ra trước, kế đó lại chảm chậm 
ngồi xuống, giơ một chân trước lên vung vầy trên không, kiểu như đang vẫy gọi: “Nào, đến đây, 
đến đây...” 


Con hươu nổi điên, lắc đầu thật mạnh, vặn mình đổi hướng rồi lại lao thẳng vào Sói Cả, Trác 
Mộc Cường Ba dường như trông thấy cặp sừng đó cà vào một tảng nham thạch tóe cả lửa. Sói 
Cả cũng không ham chiến, tức thì xoay mình bỏ chạy. Trác Mộc Cường Ba đang toát hết mồ 
hôi lo nó không tránh được cặp sừng hươu kia, thì chỉ thấy chân sau nó đạp mạnh, hai chân 
trước chống xuống đất, chồng ngược thân hình lộn nhào một vòng trên không, lại tránh được 
cặp sừng quệt tới. Sau đó, Sói Cả lại chạy thêm mấy bước, quay đầu nhìn con hươu, điệu bộ như 
thể đang khiêu khích: “Mày làm gì được tao chứ?” 


Lỗ mũi con hươu phát ra những tiếng khit khit khò khè, chừng như đang nói: “Mày giỏi thì đừng 
có chạy!” Sói Cả cũng dùng khịt mũi đáp lại một tiếng, ý như: “Mày có giỏi thì đuổi đi!” 


Con hươu đột nhiên dựng cả hai vó trước lên, hí một tràng dài, rồi cắm đầu giương sừng húc tới, 


Trang 2.221/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


khí thế sầm sập như núi đổ. Sói Cả lại xoau mình bỏ chạy, lần nàu con hươu dường như không 
có ý định tha cho kẻ đã mấy lần khiêu khích mình. Sói Cả xoay mình, nó cũng xoay mình đuổi 
sát theo sau, Sói Cả dừng gấp, nó cũng lập tức quay đầu, một hươu một sói cứ vậu chạy thành 
một đường hình chữ “S” ven đầm nước, một ra sức đuổi, còn một cứ ra sức chạy. Trước mắt con 
hươu, lúc nào cũng là một bộ mặt vênh váo khiêu khích, nó chỉ một lòng muốn dùng cặp sừng 
sắc nhọn của mình đâm cho lòi ruột lòi phèo con sói đáng ghét ấy, mà không hề nhận ra, mình 
mỗi lúc một rời xa bầy đàn... 


Săn hươu 


Sói Cả dẫn dụ con hươu đực đó chạy về phía bọn Trác Mộc Cường Ba, mỗi lần đều né được cú 
húc của cặp sừng nhọn hoắt trong gang tấc, rồi nhẹ nhàng dừng lại trong phạm vi nhìn thấu 
được của đối phương. 


Sói Út kéo kéo gấu quản Trác Mộc Cường Ba, ý bảo gã mau lùi lại. Đến lúc này, Trác Mộc 
Cường Ba mới để ý, Sói Hai đã biến mất từ lúc nào không biết, chắc đã vòng ra phía sau đàn 
hươu, thu hút sự chú ý để chúng lơ là không chú ú đến con hươu càng lúc càng xa khỏi bầy đàn 
kia nữa. Trác Mộc Cường Ba và Sói Út, một người một sói, lợi dụng màn sương yuềm hộ, lùi về 
phía sau khoảng mấy trăm bước, xa xa chỉ thấy một cái bóng xám to lớn, còn Sói Cả thì không 
thấy đâu nữa. 


Giây lát sau, con hươu đã bị Sói Cả dẫn dụ đến gản chỗ Trác Mộc Cường Ba và Sói Út ẩn nấp, 
nó đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn, bèn dừng lại không truy kích nữa, hoang mang 
nhìn khắp xung quanh. Chỉ là, rõ ràng thị lực của nó không được tốt cho lắm, giữa màn sương 
mờ mịt này, nó cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, đều không nhìn thấy đàn hươu kia ở đâu 
nữa rồi. 


Con hươu ngắng cao đầu, cố gắng vươn cổ ra, hít sâu một hơi, tựa hồ chuẩn bị kêu lớn lên để 
gọi đồng loại đến ứng cứu; chỉ thấu Sói Út đã từ bên cạnh Trác Mộc Cường Ba lao “vù” ra như 
một tia chớp màu xám, nhằm thẳng vào cổ họng con hươu lớn; đồng thời, Sói Cả cũng quay đầu 
lại, bổ đến chân trước của con mồi. Nếu trúng phải hai cú đớp này, con hươu kia không chết ắt 
cũng trọng thương, nó lập tức tức lùi nhanh một bước, cùng lúc hất đầu chĩa sừng ra, hướng mũi 
nhọn vào đúng chỗ Sói Út nhảu tới. 


Nhưng cú nhảy vừa rồi của Sói Út chỉ là hư chiêu, vẫn còn chưa dùng hết sức, khi còn cách con 
hươu khoảng một hai mét nó đã đáp đất rồi, bốn chân vừa chạm đất, liền lập tức lăn tròn một 
vòng, gập thân, xoay mình, trong chớp mắt đã chạy ngược trở lại; còn Sói Cả cũng chỉ lướt qua 
phía trước con hươu, tránh khỏi cặp sừng cứng nhọn. Chỉ có điều, tiếng kêu vốn đã lấy hơi đầu 
đủ của con hươu liền bị nghẹn lại trong cổ họng, chắc hẳn là không dễ chịu chút nào. Chỉ thấu 
nó lại giãm mạnh chân, hơi thở nặng nề, bộ dạng chừng như giận dữ lắm. 


Con hươu dường như đã ý thức được nguy hiểm! Nó định xoay mình bỏ chạy, tìm kiếm bầy đàn, 
nhưng lúc nàu, Sói Cả và Sói Út sao có thể để nó đi dễ dàng như vậy chứt Hai con sói lần lượt 
lao lên, một con khiêu khích dụ cho con hươu truy đuổi mình, một con chặn đường lui, nếu con 
hươu quay mình lại, sẽ lập tức bị hai con sói tiền hậu giáp công; vả lại, không lâu sau đó, Sói Hai 
cũng trở lại tham gia vào cuộc chiến, ba con sói xếp thành thế trận hình chữ “phẩm [21], vây 
con hươu vào giữa, chỉ cho nó tiến lên phía trước chứ không cho quay đầu chạy về. 


Con hươu bấy giờ mới hiểu, mắc bẫy rồi! Nó xoay một vòng, cặp sừng lớn hướng lên trước, cúi 


Trang 2.222/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đầu rùn vai, chân sau hơi chùng xuống, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, khí thế hừng hực 
như muốn hất văng cả ba con sói lên không. Nhìn cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao, Trác Mộc 
Cường Ba lại sực nghĩ đến hồi Tam anh chiến Lữ Bố trong Tam Quốc diễn nghĩa. 


Trận thế của ba anh em sói xám đã hình thành, vòng vây từ từ thu hẹp lại, chảm chậm lùa con 
hươu lớn ấy về phía hang động của chúng. Con hươu vẫn ra sức phản kháng, cặp sừng to tướng 
vung vầy trên không trung phát ra những tiếng “vù vù vù”. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn con hươu đực tựa như một kiếm sĩ châu Âu thời Trung cổ, trường 
kiếm trong tay, công thủ hợp lú, tiến thoái đúng điệu, mỗi chiêu mỗi thức đều hết sức tiêu 
chuẩn, có thể nói là phòng thủ thâm nghiêm, một giọt nước cũng không thể lọt được. Chỉ tiếc 
rằng, kẻ địch của nó lại là ba anh em sói xám, chúng giống như những hiệp khách phương Đông 
thần bí trong tiểu thuuết kiếm hiệp, thân pháp cực kỳ ảo diệu, mới thấy ở trước mắt, thoắt cái đã 
ra sau lưng lúc nào chẳng hay! Đang ở bên trái, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến sang bên phải! Vả 
lại, thân hình ba anh em sói xám cứ đan qua đan lại như con thoi, Trác Mộc Cường Ba cho 
rằng, có lẽ con hươu ấu không thể phân biệt được ba anh em nhà chúng, trước mắt chỉ toàn là 
bóng sói, bằng không, sao nó cứ phải thối lui liên tiếp như thế kia. 


Con hươu rõ ràng phòng thủ rất kín kẽ, tựa như một cái thùng sắt, nhưng gặp phải ba anh em 
sói xám liên thủ tấn công, lại lộ ra đầy những sơ hở, chặn được phía trước thì không lo được 
phía sau, vừa che chắn được mông thì lại lộ ra cổ họng. Chỉ sau vài đợt tấn công, nó đã bị ba 
anh em sói xám lùa đi xa hơn trăm mét, Trác Mộc Cường Ba cứ xuứt xoa tán thưởng mãi không 
thôi. Nhớ lại năm xưa, chắc hắn ba anh em sói xám cũng dùng cách này để lùa con gấu ngựa kia 
băng qua Khả Khả Tây Lú rồi. 


Ba anh em sói xám hào hứng xua con mồi mới của chúng về gần hang động. Dọc đường, con 
hươu vẫn không phục, mấy lần liều lĩnh xoay mình bỏ chạy, nhưng đều bị lũ sói ép trở lại tuyến 
đường chúng đã chọn, thoáng sơ suất một chút, thân mình lập tức có thêm mấy vết cào sâu 
hoắm. Sau khi làm bị thương con hươu, Sói Út quau sang nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt 
áu náu, ý như muốn nói: “Xin lễi nhé, làm rách mất bộ áo mới của anh rồi.” 


Bọn sói xám áp giải chiến lợi phẩm hùng dũng trở về hang động. Thấy sắp về đến cửa hang, 
Trác Mộc Cường Ba lại không khỏi nghi hoặc trong lòng, con hươu này xem ra vẫn còn khỏe 
lắm, muốn lùa nó đi còn dễ, nhưng bảo giết chết nó thì sợ rằng không phải chuyện đơn giản. 
Huống hồ, ba anh em sói xám này còn muốn giữ lại cho gã một bộ da nguyên vẹn làm y phục, 
nên cũng không thể đánh cho con hươu thương tích đầu mình như hồi đối phó với gấu ngựa ở 
Khả Khả Tây Lý được. Điều này, khiến việc giết chết con mồi lại càng khó khăn gấp bội. 


Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, thì thấy ba anh em sói xám lùa con hươu vào một vùng có 
địa hình đáu giếng, hai bên đều là bình đài dung nham nhô cao, ở giữa có một khe nứt rất sâu, 
hình thành nên một con đường ruột dê ngoằn ngoèo chạy vào giữa, nhưng lại là đường cụt. Hai 
bên đường vách đá dựng đứng, đừng nói là con hươu kia, đến cả ba anh em sói xám cũng khó 
mà leo lên nổi, vả lại bên trong con đường nhỏ không có gió thổi vào, không khí ứ đọng, chẳng 
có lấy một ngọn cỏ, một giọt nước, rõ rành rành là một vùng đất chết. 


Vừa nhìn thấy địa hình này, Trác Mộc Cường Ba đã đoán ra ba anh em sói xám định làm gì, quả 
nhiên, sau khi lùa con hươu vào trong con đường nhỏ ấu, bọn chúng không truy đuổi nữa mà chỉ 
chầu hẫu canh chừng bên ngoài lối ra duy nhất, há miệng ngáp dài. Lối đi ấy vươn sâu vào bên 


Trang 2.223/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


trong phải đến một hai trăm mét, con hươu kia ngỡ rằng có thể thoát thân, thấu ba anh em sói 
xám không đuổi theo, bèn dồn sức vào bốn vó, trong giây lát đã biến mất vào màn sương. Sói 
Út thấu Trác Mộc Cường Ba đang bần thần nhìn theo hướng chạy của con hươu, liền chạy tới 
chơi đùa với gã, bảo gã chớ có lo lắng, con hươu ấy không thoát được đâu. 


Trác Mộc Cường Ba bỗng nhớ ra bài học của giáo sư Phương Tân dạu mình thuở trước, những 
gì ba anh em sói xám vừa làm, chính là một trong mấy kỹ xảo săn bắt của loài sói. Khi con mồi 
to lớn, khỏe mạnh, số lượng đông đảo lại rất đoàn kết, đàn sói không có cách nào hạ gục một 
con trong đàn ấu ngay từ đợt tấn công đầu tiên, chúng sẽ nghĩ cách dẫn dụ một con rời khỏi bầu 
đàn càng xa càng tốt, sau đó lại tìm cách vâu công hạ sát, hoặc quấy rối khiến con mồi không 
thể ăn uống, đến khi con mổi mệt mỏi cực cùng, lộ ra sơ hở. Đây là một chiến thuật cực kỳ cao 
siêu, trả giá thấp nhất để giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc 
đấu nghị lực và ú chí, khi con mồi không thể ăn uống, lũ sói cũng chỉ biết trợn con mắt đói khát 
của mình lên nhìn món ngon đã đến tận miệng mà không thể ăn. 


Có điều, cách làm của ba anh em sói xám rõ ràng còn thông minh hơn rất nhiều, dồn con mồi 
vào đất chết, căn bản không phải quấy rối gây nhiễu gì, cho mày chạy, càng chạy nhanh thì thể 
lực càng tiêu hao nhiều, đợi khi nào mày phát hiện ra thể lực mình không thể cầm cự được nữa, 
thì ngày tàn của mày cũng đến rồi, phương pháp này của chúng hơi giống với câu chuyện nấu 
ếch trong nồi nước mát[22] của loài người. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, chợt nhớ lại câu 
chuyện của Ba Tang, khi đó cả một đám bộ đội đặc chủng bị đàn sói đuổi cho phải chạy suốt 
ngày đêm, rõ ràng cũng đã đạt được hiệu quả này. Xem ra, phương pháp này, dường như có 
hiệu quả với bất cứ sinh vật biết chạy nào thì phải. 


Quan sát quá trình chiến đấu của ba anh em sói xám, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên cảm thấu 
bản thân thật kém cỏi, mình không nên lần nào cũng chỉ làm công tác hậu cần như thế nàu mãi, 
mình cũng phải tham gia chiến đấu với chúng. Có điều, nếu gặp phải con mồi lớn như con hươu 
kia, thì sẽ phải làm thế nào đây? Tuy Trác Mộc Cường Ba có vũ khí (con dao Thụy Sĩ của giáo 
sư Phương Tân cho), nhưng lưỡi dao còn không dài bằng ngón tay trỏ, vả lại trong lúc sử dụng, 
chỉ bất cần một chút là lưỡi dao sẽ gập lại ngau, không khéo còn làm bị thương tay cảm dao 
cũng nên. 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy mình không thể trực diện đối mặt với thứ sinh 
vật to đại tướng, chỉ tính tới vai đã cao gần hai mét ấy được, bản thân gã không thể tránh khỏi 
cặp sừng nhọn hoắt kia giống như ba anh em sói xám. Sợ rằng, phải có thân thủ như pháp sư Á 
La, mới dám áp sát cận chiến với con hươu này mất. 


Cận chiến? Một ý nghĩ lóe lên trong óc Trác Mộc Cường Ba, nếu đã không thể áp sát đối 
phương tiến hành cận chiến, vậy còn tấn công từ xa thì sao? Tổ tiên loài người thời xưa yếu ớt, 
tốc độ hành động và phản ứng đều rất chậm, bọn họ dựa vào cái gì để chiến thắng các loài dã 
thú mạnh mẽ, làm thế nào có thể sống sót, sinh sôi nảy nở trong môi trường khắc nghiệt đó? 
Thứ nhất, là tình đoàn kết, thứ hai, chính là nhờ vào vũ khí tấn công cự lụ xal 


Tổ tiên loài người đã phát minh ra cái quăng đá từ rất sớm, chỉ có điều quăng như vậy không 
được xa, lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể làm con mồi giật mình kinh hãi; thời Đồ đá 
cũ, con người phát minh ra lao ném, nhưng cũng bị hạn chế bởi lực cánh tay và trình độ công 
nghệ, khi sử dụng lao ném để săn bắn, cần phải có quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Song, vừa 
nghĩ đến lao ném, trong đầu Trác Mộc Cường Ba lập tức hiện lên hình ảnh của cung tên, phải 


Trang 2.224/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rồi, gã có thể làm một bộ cung tên. Gã hướng ánh mắt vào sương mù, con hươu lớn đó cường 
tráng mà dai sức như vậy, gân chân của nó chắc hẳn còn bền chắc hơn cả gân bò, chỉ là không 
biết câu cối ở đâu có vừa chắc lại vừa có sức đàn hồi hay không mà thôi. 


Con hươu chạy một lúc trong ngõ cụt, dường như cũng phát hiện ra không thể thoát được theo 
lối ấu, lại quay ngược trở ra, ý đồ muốn thoát khỏi hiểm địa, ba lần bốn lượt xông lên, nhưng lối 
ra duy nhất đã bị ba anh em sói xám chốt chặn. Hai bên một tấn công, một phòng thủ, chiến 
đấu suốt ngày trời, con hươu mới vừa mệt mỏi lại vừa bất cam chạy vào bên trong, ẩn mình 
trong sương. Đến chập tối, Sói Út gọi Trác Mộc Cường Ba về nhà, chỉ để lại Sói Hai ở lại canh 
chừng lối ra. Trác Mộc Cường Ba lại thêm một phen tán thưởng ba anh em sói xám giỏi tâm lú 
chiến. Đến chập tối, con hươu kia cũng phải nghỉ ngơi, vả lại trời tối lại càng khó nhìn hơn, cho 
dù nó muốn lợi dụng bóng đêm để đào tấu, chỉ cần nhìn thấu Sói Hai hoặc nghe tiếng sói tru, 
nó cũng sẽ ngỡ rằng ba anh em sói xám vẫn canh chừng bên ngoài mà không dám làm bừa nữa. 


Sáng sớm hôm sau, Sói Cả vẫn dẫn Sói Út và Trác Mộc Cường Ba ởđi tuần tra lãnh địa như 
thường lệ, đến trưa mới quay về để Sói Út đổi ca với Sói Hai, đến tối lại đổi thêm một lần nữa. 
Cứ như vậy ba ngày liền, con hươu kia chắc rằng đã chẳng còn mấy hơi sức. Đến giờ, Trác Mộc 
Cường Ba cũng hiểu ra tại sao hôm đầu tiên gặp lại ba anh em sói xám, bọn chúng có thể dễ 
dàng săn được một con hươu lớn như thế. 


Đồng thời, trong mấy ngày này, nhân lúc đi tuần tra lãnh địa, Trác Mộc Cường Ba cũng thu thập 
mấy loại cành câu khác nhau, thử độ đàn hồi và khả năng chịu lực, cuối cùng cũng chọn được 
một loại, lấu dao vót cẩn thận, rồi hơ trên lửa để uốn cong; sau đó, gã lại nhặt về khá nhiều 
cành câu tương đối thẳng, lấy dao vót cho thẳng hơn, đều đặn hơn, rồi khoét rãnh, dùng công 
nghệ cổ xưa nhất để tạo ra những mảnh đá sắc nhọn buộc lên trên, cuối cùng, lại dùng vỏ câu 
và lá cây để làm đuôi tên. Sau đó, chỉ còn chờ gân hươu nữa là xong. 


Những việc còn lại diễn ra hết sức thuận lợi, Trác Mộc Cường Ba lại kiếm được một tấm áo da 
mới. Tuy rằng đã bị cào rách mất mấy miếng nhỏ, nhưng sau một hồi khâu khâu cắt cắt, gã đã 
làm được một cái áo khoác kiểu chiết eo bó sát thân người, mặc vào hành động còn nhanh nhẹn 
hơn trước, không cần phải kéo theo một cái đuôi dài lượt thượt như con chim cánh cụt nữa. 
Trước khi ba anh em sói xám dùng bữa, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi Sói Cả xin gân hươu. Gã 
đem gân hươu đi hong gió và hun trên lửa, rồi thử kéo, cảm thấy rất chắc, lực tay của gã mà 
cũng không thể kéo đứt được. Cuối cùng, gã lựa độ dài thích hợp, dùng dao gấp cắt ra, làm 
thành hai câu cung. Ngay sau đó, Trác Mộc Cường Ba bắn thử mấy mũi tên, nhận ra, chỉ cách 
có hơn chục bước mà mũi tên không thể ghim chắc vào thân câu nổi, chẳng rõ là do đầu mũi 
tên không đủ sắc bén hay lực kéo của cây cung chưa đủ mạnh. Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi 
giâu lát, bèn dứt khoát chập hai sợi dâu cung vào làm một, gắng hết sức vặn xoắn. Thử lại lần 
nữa, thì thấu ở khoảng cách bảy chục bước, mũi tên bằng đá vẫn có thể ghim chặt vào thân câu 
không rơi xuống. Tuy gã vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng ít nhất thì cũng có thể dùng tạm được 
rồi. 


Sói Út chưa từng thấy loại cung tên nhà quê nàu bao giờ, lấu làm tò mò, nằng nặc đòi Trác Mộc 
Cường Ba đưa cho. Nào ngờ, Trác Mộc Cường Ba vừa đưa ra, nó liền gặm rịt lấy, suýt chút nữa 
thì ăn luôn cả dây cung, khiến gã phải vội vàng giành lại. Sói Út tò mò nhìn Trác Mộc Cường Ba 
cầm cung, tựa hồ muốn hỏi cái thứ đồ chơi ấy dùng như thế nào. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba 
cười hì hì bảo: “Lần sau đi săn mày sẽ biết.” Mấy ngày sau đó, gã đều bỏ công đi vót cành câu, 
làm đầu mũi tên đá. 


Trang 2.225/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trong thời gian này, Trác Mộc Cường Ba vẫn thực hiện hô hấp thổ nạp và làm các động tác kỳ 
quặc Lữ Cánh Nam đã dạy, cảm thấu luồng khí trong cơ thể mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, thứ vật 
chất vô hình lưu động khắp các kinh mạch dường như càng ngày càng thêm đậm đặc. Luông khí 
lưu đó tụ về một điểm nào đấy trên cơ thể, sau đó dồn tích lại. Cảm giác chất chứa dồn tụ ấu 
dần trở nên rõ rệt hơn, đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó 
không ổn, không phải là mệt mỏi ủ rũ, mà trái lại, lúc nào gã cũng thấy dư thừa tinh lực. Gã 
thường không kìm được, nắm chặt bàn tay lại, hoặc muốn ra chỗ trống trải không người phát 
tiết một phen, nhưng cần phát tiết như thế nào thì lại không ai chỉ cho gã được. Cũng có lúc gã 
lao vào đấm đá cây cối, hay nham thạch, phát tiết xong chỉ thấy hơi mệt mệt, nhưng cảm giác 
tích tụ kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ có Sói Út thấu gã xuất quyền mạnh mẽ, gió rít 
vù vù, liền hoan hỉ chạy theo học hỏi. 


Thoắt cái đã qua mấy ngày, con hươu lớn ấy đã bị Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám 
tiêu hóa bảy tám phần, cũng đã đến lúc phải đi săn rồi. Ba anh em sói xám ởi trước dẫn đường, 
Trác Mộc Cường Ba đeo cây cung tự chế, khoác theo một túi da đựng tên, sải bước chân đi phía 
sau. 


Đầm nước kia đã thu nhỏ lại so với lần trước, cũng mấy ngày liền trời không đổ tuyết rồi, có điều 
bên mép nước vẫn có cỏ non, có lá câu, có đàn hươu đang thong dong tản bộ. 


Đàn hươu dường như đã quên mất con hươu đực bị “mời” đi mấy hôm trước, ba anh em sói xám 
lại giở lại kế cũ, chẳng tốn mấy công sức đã dụ được một con hươu đực to khỏe. 


Có lẽ con hươu này không táo gan bằng con hôm trước, hoặc nó vẫn còn lờ mờ nhớ được sự 
việc xảu ra mấy ngày trước, lần nàu Sói Cả và Sói Út chưa kịp khép kín vòng vâu, Sói Hai cũng 
chưa kịp quay lại, con hươu đã nhận ra tình thế không ổn, lập tức quay mình bỏ chạy. Nhưng 
Sói Cả và Sói Út cũng không có vẻ gì là tiếc nuối lắm, bởi lẽ chiêu dẫn dụ rồi vây công nàu cũng 
như người ta đi câu cá vậu, mười lần được hai ba lần thành công đã là không tệ, có điều Trác 
Mộc Cường Ba lại cảm thấy hơi tiếc, đã gần như vậu rồi, chỉ còn vài bước nữa là đã thành công, 
vì vậu... gã liền kéo dây cung, tập trung tinh thần, nhắm về phía con hươu kia đang chạy. Chỉ 
nghe “bụp” một tiếng, đầu mũi tên bằng đá rít gió đánh “vút”, tay Trác Mộc Cường Ba vẫn 
không dừng, lại lắp mũi tên thứ hail 


Trước khi chính thức đi săn, Trác Mộc Cường Ba đã khổ luyện bắn tên, giờ đâu kỹ thuật của gã 
đã đạt đến mức trong vòng năm mươi bước có thể bắn trúng mục tiêu đường kính một mét. Con 
hươu kia thể hình cao lớn, mục tiêu rõ ràng, mũi tên lao vút đi, trúng ngau vào mông nó. Con 
hươu lập tức loạng choạng mấy bước, tốc độ chậm hẳn lại. Trác Mộc Cường Ba chưa kịp bắn 
mũi tên thứ hai, anh em nhà sói xám đã đuổi kịp, chặn đường lui của con mỗi. 


Trác Mộc Cường Ba lần đầu tham gia săn bắt đã lập công, Sói Cả cũng dùng đầu khẽ húc vào 
người gã một cái, tỏ ý rằng mình đã công nhận năng lực chiến đấu của gã. Sói Út lại càng cao 
hứng hơn, trong lúc vây bắt con hươu còn thừa cơ bổ lên, giật mũi tên trở về, hưng phấn giao 
trả cho Trác Mộc Cường Ba. 


Giây lát sau, Sói Hai cũng trở về, rõ ràng là không ngờ lại thành công thêm lần nữa, nên cũng 
rất hào hứng. Con hươu bị trúng một tên ở mông, rồi lại bị Sói Ut rút ra, máu chảy không 
ngừng, chạy tập tà tập tễnh, nên càng khó thoát hơn. 


Trang 2.226/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chẳng ngờ, trên đường trở về lại đột nhiên có biến. Vẫn là Sói Cả phát hiện ra nguụ cơ trước 
tiên, hai tai vềễnh lên giật giật mấy cái, mũi khịt khit liên hồi, sau đó nó khẽ rít lên, dẫn theo Sói 
Hai chạu một mạch về phía trước, không để ý gì đến con hươu kia nữa. Trác Mộc Cường Ba 
ngẩn cả người ra, khó khăn lắm mới bủa vâu được con mồi này, cũng sắp về được nửa đường 
rồi, sao bảo đi là đi luôn như thế? Con hươu thấy có cơ hội, liền lập tức quay đầu chạy theo một 
hướng khác. Sói Út vốn đã chạy theo Sói Cả được một quãng, ngoảnh lại trông thấy Trác Mộc 
Cường Ba vẫn đang đứng đần mặt ra ở đó, liền vội vàng chạy đến kéo kéo vạt áo dài của gã, bộ 
dạng hết sức lo âu. 


Bồi thêm một mũi tên nữa, hay là bỏ cuộc? Trác Mộc Cường Ba vẫn do dự, nhưng thấy Sói Út 
cuống cuồng lên như sắp phát khóc đến nơi, gã đành thở dài một tiếng, rồi chạy theo bọn Sói 
Cả, Sói Hai. Vừa nhấc chân lên được vài bước, đã nghe con hươu phía sau rống lên một tiếng 
hoảng hốt, rồi quay đầu chạy ngược về phía gã, vết thương ở chân nó dường như không đau đớn 
gì nữa, bốn vó quồng lên thậm chí còn nhanh hơn cả Trác Mộc Cường Ba và Sói Út. 


Ngay sau đó, Trác Mộc Cường Ba nghe thấy một tiếng gầm vang động như sấm nổ giữa trời 
quang. Sói Ủt giật bắn mình, bốn chân gập lại nằm phục xuống đất, thân hình run bắn lên, kế 
đó liền lao vút về phía trước, tốc độ tăng lên đáng kể. 


Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấu sau màn sương mờ mờ xuất hiện một cái 
bóng đen khổng lồ lao sâm sập về phía này, tốc độ cực nhanh. Khi đường nét của con quái vật 
đó dân dân lộ rõ trong sương, Trác Mộc Cường Ba bất giác ngẩn người ra, thằn lần khổng lồ! Kẻ 
săn mồi siêu cấp ở tầng bình đài thứ hai, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này! Có điều, con quái 
này dường như cũng ở đâu đó chạy trốn đến đây, cả cánh tay trái đều đã đứt lìa, chân cũng có 
vết thương, xem ra đã đói đến mức u mê đầu óc, từ đằng xa ngửi thấy mùi máu trên mình con 
hươu liền bất chấp tất cả lao một mạch đến đâu. 


Cho dù con thằn lằn khổng lồ nàu đã trọng thương, nhưng thể hình và sức chiến đấu khủng 
khiếp của nó cũng không phải thứ ba anh em sói xám có thể đối phó, muốn vây bắt loại thú 
khống lồ hung dữ này, cần phải có cả một đàn sói đông đảo cùng hợp tác mới xong. Sói Cả đã 
ngay lập tức đưa ra phán đoán một cách lý trí nhất, từ bỏ con môi, tranh thủ thời gian đào tấu. 
Đáng tiếc, Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ nghe thấy nó phát ra âm thanh như thế, lẽ đương 
nhiên, cũng không biết đó là hiệu lệnh rút lui, nên đã chậm mất một nhịp. Vì vậy, tình thế đã 
hoàn toàn biến đổi. 


Chú thích 


[22] Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống 
sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm vên rồi 
chết trong nổi. 


Trang 2.227/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 32: Sói Tru 


Con hươu kia đã chạy vượt qua trước mặt Trác Mộc Cường Ba, khiến gã trở thành con mồi duụ 
nhất đối mặt với con thằn lằn khổng lô. Gã không hiểu bằng cách nào pháp sư Á La có thể đơn 
độc khiêu chiến với một con quái vật như thế này, gã chỉ biết mình tuyệt đối không có năng lực 
ấu. Vừa rồi, gã bị tiếng gầm kia làm cho giật mình, ngẩn ra giây lát, sau đó nhìn thấy con thằn 
lằn khổng lồ, lại kinh ngạc mất một sát na, vì vậy, đến khi gã kịp có phản ứng, trong đầu đã hiện 
lên một thông tin cơ hồ như chắc chắn: mình không thể thoát khỏi con quái thú nàu. 


Con thằn lằn khổng lồ không để cho gã có thời gian suụ nghĩ, hai chân nó sải ra mỗi bước phải 
đến cả chục mét, khoảng cách trăm mét với nó cũng chỉ bằng vài bước chạy mà thôi. Vả lại, nó 
đã ngửi thấy mùi con hươu ám khắp người Trác Mộc Cường Ba, cặp mắt to như cái chuông 
đồng cứ trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào gã. 


Sói Út đoán rằng mình cũng không chạy thoát, trong lúc chạy trốn ngoảnh đầu lại nhìn, liền 
trông thấu Trác Mộc Cường Ba đối mặt với con thần lằn khổng lồ đang lao sầm sập đến mà vẫn 
đờ ra, không lùi không tránh, nó vội dừng sững lại, phát ra một tiếng hú thê lương, quay đầu lao 
ngược trở lại, miệng gầm gừ sủa váng lên như một con chó hoang. 


Khi Trác Mộc Cường Ba hiểu rằng mình không thể chạy thoát được, liền lập tức đưa ra phán 
đoán, đằng nào thì cũng không thoát, vậy thì liều mạng một phen, dẫu thế nào thì cũng phải 
tranh thủ cho ba anh em sói xám thêm chút thời gian để tháo chạy. Trong khoảnh khắc sinh tử 
sống còn ấy, gã đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, luồng khí đã tích tụ lại trong cơ thể trong 
giây lát đã lan tỏa khắp châu thân, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Gã dường như trông thấu rõ 
ràng tuyến đường chạy và từng động tác nhỏ nhặt nhất của con thần lằn khổng lỏ, đồng thời còn 
nghe thấu những âm thanh trước đây gã chưa từng nghe thấy, các lỗ chân lông đóng chặt, đến 
cả hơi thở cũng ngừng lại, nhịp tim bình ổn, mạnh mẽ dị thường. Lắp tên, giương cung, căng 
dây, bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng không biết từ lúc nào động tác của mình lại trở nên 
nhịp nhàng, nhanh nhẹn đến thế. Gã nín thở, nhưng không hề có cảm giác bức bối khó chịu, 
bàn tau trầm ổn, kéo dâu cung phát ra những tiếng “cót két cót két”. Trác Mộc Cường Ba định 
đợi con thằn lằn khổng lỏ tiến vào phạm vi năm mươi bước mới buông tên, mục tiêu là: mắt 
phải của con quái vật. 


Gã nghe thấy tiếng sủa của Sói Út, nhưng lại dường như ở rất xa xôi, toàn bộ tâm nhìn của gã, 
chỉ còn lại có mình con thằn lằn khổng lô đó. Đúng lúc con thần lằn bước vào phạm vi năm 
mươi bước chân xung quanh gã, bỗng nghe “rắc” một tiếng, dâu cung chưa đứt, nhưng thân 
cung đã không chịu nổi lực kéo khủng khiếp của Trác Mộc Cường Ba, gãy ra làm đôi. Trác Mộc 
Cường Ba ngớ người, nhưng không còn thời gian suụ nghĩ nữa, gã chửi thầm một tiếng, rồi ném 
luôn câu cung vào con thằn lằn, kế đó không lùi mà tiến, xông thẳng đến trước mặt con thằn 
lằn. Lúc nàu, khoảng cách giữa gã và nó chỉ còn khoảng ba chục mét. 


Trác Mộc Cường Ba thoát ra khỏi cảnh giới tâm linh tĩnh lặng không để ú gì đến thế giới bên 
ngoài vừa nãy, nghe tiếng kêu của Sói Ut, mới biết thì ra con sói ở gần mình đến vậy, nhưng gã 
cũng không kịp cảnh báo gì Sói Ủt, chỉ hít mạnh một hơi, tăng tốc tiếp tục lao lên. 


Trang 2.228/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Con thằn lằn khổng lỗ cũng không thể ngờ, con mồi bé nhỏ trước mặt dám xông thẳng về phía 
mình, định ghìm bước chân, nhưng đà lao vẫn không hề giảm bớt, lại chạu thêm hai ba bước 
nữa. Trác Mộc Cường Ba nhằm đúng cơ hội đó, ngả người trượt tới. Đồng thời, Sói Út cũng từ 
sau lưng gã uốn cong thân nhảy vọt lên không. 


Con thằn lần muốn há miệng đớp lấy Trác Mộc Cường Ba, nhưng lại liếc thấu Sói Út nhảy lên 
cao, tư thế tựa như muốn tự chui đầu vào miệng mình, vậy là, nó vừa muốn cúi xuống nuốt 
chửng Trác Mộc Cường Ba, lại vừa muốn ngắng lên đón lấy Sói Út, thoáng ngần ngừ do dự. 
Nhân cơ hội ấu, Trác Mộc Cường Ba lướt thân qua bên dưới cằm con quái thú, trượt vào giữa hai 
chân nó, chỉ ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc trong miệng nó xộc lên nhức cả óc. Đồng thời, 
Sói Út cũng nhảy vọt qua đầu con thằn lằn, dùng thân mình húc mạnh vào mắt địch thủ. Một 
người một sói, phối hợp cực kỳ ăn ú, tựa như đã diễn luyện vô số lần rồi vậu. 


Con thằn lằn bị đau “oào” lên một tiếng, đầu ngấng cao, đang chuẩn bị đại khai sát giới, bỗng 
thấu một cảm giác kỳ dị từ một vị trí nào đó trên cơ thể lan tỏa khắp toàn thân, trọng tâm bắt 
đầu nghiêng sang bên trái. Nó vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, loạng choạng bước mấy bước, sau 
đó, chân khuvuu xuống, thân hình đổ vật ra đất đánh “râm”. 


Trác Mộc Cường Ba ở chỗ đuôi con thằn lằn đứng lên, nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh để 
cái đuôi to tướng ấy quét phải, đồng thời, phương pháp hô hấp đặc biệt kia cũng khiến gã 
nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng căng thẳng hồi hộp. Chân phải con thằn lằn đã không thể 
đứng lên được nữa, nhát dao ấu là tác phẩm của Trác Mộc Cường Ba. Lúc bắt đầu chạy lao lên 
phía trước, gã đã cầm sẵn con dao trong tay. Gã không ngờ con thằn lằn ấu sém chút nữa đã 
đớp được mình, vốn định vung dao đâm vào vòm họng nó, nhưng phản ứng không kịp. Vừa 
khéo, ngay sau đó gã lại trượt qua giữa hai chân con thằn lằn, liền giơ ngang cánh tay, nắm chặt 
con dao Thụy Sĩ. Lớp da con thằn lằn vốn rất dày, với sức Trác Mộc Cường Ba sợ rằng khó mà 
cắt đứt được, nhưng đà lao của con quái thú lại rất lớn, gã chỉ cần nắm chắc con dao, đợi nó tự 
đưa chân qua là được. 


Dao Thụy Sĩ sở dĩ nổi tiếng thế giới, chính là vì chất thép và độ sắc của chúng. Con dao này đã 
trải qua ba đời chủ, sử dụng mấy chục năm, vậu mà vẫn giữ nguyên độ sắc bén không thua gì 
dao cạo. Khoeo chân của con thằn lằn này cũng giống như khoeo chân người, chỉ có da bọc 
xương, không có cơ thịt, nhát dao rạch qua lớp da bên ngoài, cắt đứt gân chân, thậm chí còn lia 
qua cả chỗ khớp xương. Nếu không phải Trác Mộc Cường Ba cầm chắc tay, đà lao của con thằn 
lằn hẳn đã làm xương cổ tau gã gấu lìa rồi. 


Bị đứt gân khoeo, một chân của con thằn lằn khổng lồ coi như đã tàn phế, con quái vật đen đủi 
ấu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt thấy con mồi ngon đã sắp đến miệng, lại đột nhiên bị 
Sói Út húc cho nổ đom đóm mắt, tiếp sau đấy thì chẳng thể nào đứng dậy được nữa. 


Con thằn lằn điên cuồng vẫy đuôi, vung vấu móng vuốt, lăn lộn dưới đất làm bụi bay mù mịt, 
nhưng chỉ như con cá trạch rời khỏi đầm nước, giãy giụa rất ghê nhưng chẳng thể nào đứng lên 
nổi. Trác Mộc Cường Ba chạy ra xa chỗ con thằn lằn, tìm Sói Út ôm nó vào lòng, khẽ hỏi: 
“Nàu, không sao chứ?” Gã hiểu rõ, nếu không có Sói Út hỗ trợ, bản thân gã không thể nào dồn 
hết toàn lực tấn công, nói không chừng đã bị con thằn lằn kia đớp trúng rồi. Nhớ lại tình cảnh 
của Triệu Trang Sinh lúc trước, gã bất giác lạnh hết cả người, lần này có thể coi như giáo sư 
Phương Tân và Sói Út đã hợp lực cứu lấu tính mạng gã. 


Trang 2.229/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Sói Út cứ khit khit mũi liên hỏi, lúc Trác Mộc Cường Ba cúi xuống nhìn nó, bỗng phát hiện ra 
ánh mắt Sới Út nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi, nửa cái đuôi còn sót lại cứ vẫu lia lịa, miệng 
không ngừng phát ra những âm ngắn “Khi khi khi...” Trác Mộc Cường Ba buông Sói Út ra, nó 
liễển chạy tót đến bên cạnh con thần lằn khổng lỏ, vòng xung quanh mấy vòng, sau đấu lại quau 
trở về, nhảu chồm lên vai gã. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được niềm hân hoan của Sói Út, 
liên ôm chặt lấy nó xoay hai vòng, vui vẻ nói: “Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đã hạ được con quái 
vật ấu rồi.” 


Sói Út chạu khỏi lòng Trác Mộc Cường Ba, lại đến chỗ con thằn lần khổng lô xem xét, quay đi 
quay lại mấy lần liền, tựa như không tin họ thực sự đã khiến con quái vật đáng sợ ấy không đứng 
dậy nổi. Bàn tay cảm con dao của Trác Mộc Cường Ba vẫn đang run lên khe khẽ, gã cũng 
không dám tin, nhát dao ấy lại có thể khiến con thằn lằn kia không đứng dậy nổi. Đúng lúc này, 
gã nghe thấy tiếng tru của Sới Út, tiếng tru tập hợp của đàn sói, đâu là tiếng kêu vang xa nhất, 
lảnh lót nhất, độc đáo nhất của loài sói, tuyệt đại đa số mọi người, cho dù chưa từng gặp một 
con sói nào, cũng biết được đây là tiếng sói tru. Chẳng những vậu, người châu Âu còn trực tiếp 
dùng tiếng kêu này để đặt tên cho loài sinh vật nàu nữa (wolf). 


Trong ngôn ngữ của loài sói, đâu cũng là cách biểu đạt Trác Mộc Cường Ba quen thuộc nhất, gã 
liên dồn tụ hơi xuống bụng, lỏng ngực rung lên, hòa với tiếng tru của Sới Út, hai âm vực một 
cao một thấp, lan đi thật xa. Đã lâu lắm rồi Trác Mộc Cường Ba không thỏa sức hú vang như 
vậu, vừa cất tiếng, tức thì cảm thấu cảm giác uể oải khó chịu dồn tích trong cơ thể được giải 
phóng ra ngoài một phần đáng kể, luồng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại bắt đầu chuyển 
động cuồn cuộn. Tiếng hú của gã mỗi lúc một cao vút, mỗi lần hú lên, dường như sức lực bên 
trong cơ thể lại tăng thêm một phần, cuối cùng không ngờ đã lấn lướt khiến tiếng hú của Sói Út 
hoàn toàn chìm lấp, không nghe thấy nữa. Đến khi Trác Mộc Cường Ba đã ngưng hú rồi, toàn 
bộ tầng bình đài thứ ba cơ hồ như vẫn rung lên, tiếng vọng vang vang trên không trung mãi hồi 
lâu sau mới dứt hẳn. 


Sói Cả và Sói Hai vốn chạy chưa xa lắm, nghe thấy tiếng hú đầu tiên liền dừng bước, nhưng 
tiếng hú liên miên bất tuyệt sau đó là chuyện gì vậy? Sói Cả cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nghe 
tiếng thì hình như là A U Chang, nhưng tiếng hú chấn động cả sơn lâm, khiến núi non đều phải 
run rấy ấy, hào hùng như thế, oai nghiêm như thế, A U Chang có thể phát ra được tiếng hú ấy 
hay sao? 


Ở một góc khác của tầng bình đài thứ ba, một đám lính đánh thuê phục sức giống hệt nhau đang 
lần mò đi trong sương mù, đột nhiên, một luồng khí lạnh lan tỏa như cơn sóng chạy khắp thân 
thể từng tên lính đánh thuê một. Đám người từng trải qua vô số chiến trận này ít nhiều đều cảm 
thấy có gì đó là lạ. Khafu dừng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, nhìn Merkin và Soares 
hỏi: “Nghe thấy gì không?” Sau đó, ba người đều khe khẽ gật đầu, Merkin lớn tiếng gọi: “Nhạc 
Dương, phân tích sóng âm đi!” 


Nhạc Dương kéo phéc mơ tuya trên ba lô của Max đang đi đằng trước một cái, máy tính liền lộ 
ra, sẵn sàng sử dụng. Anh nhanh nhẹn cắm đầu jack thu âm vào, trên màn hình lập tức xuất 
hiện biểu đỏ dạng sóng và âm thanh mẫu được khuếch đại, chỉ nghe tiếng hú đó tựa như sấm 
trên chín tầng trời, tiếng này chưa dứt, tiếng sau đã cất lên, thấp thoáng toát lên một khí thế 
như đời non lấp biển. 


Merkin mừng rỡ nói: “Sói đấy, lần này thì hay rồi, Kahn, sói đấu.” 


Trang 2.230/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares chỉ cười khổ lắc lắc đầu: “Cách chúng ta còn xa lắm, từ đây không gọi được nó đâu.” 
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm nhủ: “Đúng là sói không chứ? Tiếng hú 
kéo dài thế này, vậy thì con sói đó phải lớn chừng nào chứ? Lẽ nào là Lang vương? Tiếng tru 
tập hợp lớn như vậy, chắc không phải nó muốn triệu tập tất cả các đàn sói trên tầng bình đài 
thứ ba này đến đấu chứ?” Nghĩ tới đây, y không khỏi thấu lạnh cả người. 


Merkin lập tức hạ lệnh: “Nhanh lên, đi theo hướng sóng âm truyền đến.” Cuối cùng ụ cũng có 
thể thở phào nhẹ nhõm, có sói thì tốt rồi, có sói thì tốt rồi. Nhớ lại mấy ngày trước, Khafu tức 
giận hầm hầm đến tìm , nói rằng đám lính đánh thuê đang xì xào bàn tán, bảo bọn họ vốn 
không tiến thêm được bước nào, mà chỉ đi vòng vòng trong sương mù. Lúc ấy, Merkin đúng là 
một phen kinh hãi, khó khăn lắm mới dẹp yên được vụ việc. Nghĩ tới đây, y bất giác liếc nhìn 
Nhạc Dương một cái, nhưng không nói gì, chỉ thúc giục cả bọn nhanh lên, nhanh lên nữa. 


Phía sau bọn Merkin một quãng, Lữ Cánh Nam đang chống gậy gỗ, đột nhiên dừng lại, không 
khí đưa đến những âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy được, nhưng thính giác nhạy 
bén của cô vẫn phát hiện ra khí thế hào hùng ẩn chứa bên trong đó. Cô lắng nghe sức sống 
cuồn cuộn tuôn trào trong tiếng hú ấy, thầm đưa ra phán đoán bước đầu: “Đây tuyệt đối không 
phải là tiếng sói hú, âm thanh này lan truyền xa hơn, bùng phát mạnh hơn, lại kéo dài như vậu, 
lỏng ngực của loài sói không thể tích tụ nhiều hơi như thế được.” Nghĩ tới đâu, cô sực nhớ ra, có 
vị đại sư Mật tu từng nói, đến một bước ngoặt quan trọng nào đó, nội khí bên trong cơ thể tích 
tụ chồng chất đến mức tắc nghẽn, người tu luyện sẽ ngửa cổ hú dài. Nhưng hiện tượng này chỉ 
xuất hiện ở những người tu luyện nội khí, còn sở học của cô lại chú trọng vào phương diện luyện 
tập thể năng, còn cách điểm đột phá ấy một quãng đường rất xa, thế nên cô cũng không được 
tiếp xúc nhiều với các nội dung tu luyện ấy cho lắm. Lữ Cánh Nam thầm nhủ: “Phải chăng pháp 
sư Á La đã đột phá?” Nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, dù pháp sư Á La có đột phá được cửa ải 
tu luyện, ông cũng không bao giờ học theo tiếng tru của loài sói, lẽ nào, đó chính là linh thú mà 
người đó vẫn luôn kiếm tìm... Tử kỳ lân trong truyền thuyết! 


Ở phía trước bọn Trác Mộc Cường Ba, pháp sư Á La ngừng trầm tư, khẽ nhíu mày lại, trong 
không khí cuộn trào lên một khí thế kinh người, lũ sói tuyệt đối không thể làm được điều này. 
Có điều, đối với pháp sư Á La, khí thế như vậy vẫn chưa đáng để lo lắng. Ông thảm nhủ: “Là 
người Thượng Qua Ba sao? Từ đó đến giờ, sao không hề cảm nhận được khí thế này nhỉ?” Ông 
nghiêng đầu liếc nhìn Mẫn Mẫn đang ủ rũ nhặt cành câu, thấu cô dường như cũng cảm ứng được 
điều gì đó, đang kinh ngạc ngước lên nhìn mình, liền mỉm cười nói: “Không có gì đâu, là lũ sói đi 
săn thôi.” Thấy Mẫn Mẫn có vẻ hờn dỗi, trong lòng pháp sư lại thoáng động: “Cô bé này có thể 
kiên trì được đến Bạc Ba La thần miếu, chắc không phải là vấn đề, nhưng có kiên trì được đến 
lúc gặp lại Cường Ba thiếu gia hay không, thì khó nói lắm.” 


Mấy phút sau, cơn gió lồng lộng trên không trung mang tiếng hú của Trác Mộc Cường Ba đi đến 
một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như Kim tự tháp, cái bóng đen nằm ở vị trí 
cao nhất trên bình đài khẽ vẫu vẫu tai, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra, tung mình đứng 
bật dậu, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới Kim tự tháp, lập tức có vô số cái bóng lố nhố đứng 
dậy... Xung quanh tòa Kim tự tháp ấy, không ngờ lại là cả ngàn con sói và chó ngao, dường như 
vị trí của mỗi con trên Kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng. Bọn 
chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị vương giả ở ngôi chí cao vô thượng kia, chỉ thấy đức 
vua của chúng chăm chú nhìn về phía Nam, khe khẽ cúi đầu, rồi lại ngấng lên, phát ra một tiếng 
gầm kinh thiên động địa. 


Trang 2.231/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khí thế như bậc quân vương giáng lâm theo tiếng gầm chấn động cả không gian ấy lan tỏa, đè 
nén khắp tứ phía xung quanh. Tất cả lũ sói và chó ngao đều khe khẽ cúi đầu, lộ ra vẻ khiêm 
nhường của chúng trước sự uy nghiêm của bậc vương giả. Nhưng những con sói hoặc chó ngao 
có được vị trí ở Kim tự tháp này dường như đều không phải hạng tầm thường, bọn chúng nhanh 
chóng nhận ra sự khiêu khích và chiến ý trong tiếng gầm của đức vua, lập tức đua nhau ngẩng 
đầu lên, đồng thanh hú vang trợ uy cho lãnh tụ của chúng. 


Âm thanh của nghìn vạn con sói cùng tru lên ấu mới thực sự là núi non rung chuyến, khí thế 
đáng sợ ấy tựa như khiến cả mây trên trời cũng phải lui bước, nhưng bọn chúng vẫn không hiểu, 
tại sao đức vua lại đột nhiên hướng về phương Nam phát ra tiếng gầm như thế? Tựa hồ ngài 
đang hồi đáp lại gì đó? Duy chỉ có mấy con ở ngay bên dưới vương tọa nơi đỉnh Kim tự tháp là 
không tru lên theo đức vua, một con chó ngao cái lông trắng như tuyết, ngước nhìn đức vua ở 
ngôi cao kia một cái, tựa như đang nói: “Chỉ là mấy con sói vặt vãnh bị xua đuổi hoan hô khi vâu 
bắt được con mồi, ngài là bậc vương giả, hà tất phải chấp nhặt bọn chúng làm gì.” 


Bóng đen kia nhe răng ra, tựa như cười cười, rồi nằm xuống vương tọa, chừng như rất hài lòng 
với tiếng gầm vừa rồi của mình, nếu đến gần hơn nữa, sẽ phát hiện ra, bộ lông đen của nó thực 
ra không phải màu đen, mà là... màu tím đỏi 


Khoảng mười phút sau, sắc mặt pháp sư Á La từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi... từ nơi xa 
phía trước, vắng lại tiếng hồi đáp với tiếng hú vừa rồi, âm thanh ấy... thật đáng sợi Lẽ nào, 
không thể tiếp tục tiến lên nữa hay sao? 


Trác Mộc Cường Ba không ngờ, một tiếng hú của mình lại gây ra phản ứng lớn như vậy, gã chỉ 
biết trong cơ thể mình có một luồng khí dồi dào cuồn cuộn chảy qua chảy lại, không thể không 
phát tiết ra ngoài cho bớt phần bức bối. Lúc này, Sói Cả và Sói Hai đã trở lại chỗ Trác Mộc 
Cường Ba, Sói Út hưng phấn vô cùng, không ngừng tíu rít với Sói Cả, nào là A U Chang thế 
này, A U Chang thế kia. Sói Hai đi một vòng xung quanh con thằn lằn khổng lỏ, rồi đến trước 
mặt Trác Mộc Cường Ba, húc mạnh vào người gã một cú, sau đó lùi lại mấy bước, chân trước tẽ 
ra, đuôi đặt ngang. Tư thế này Trác Mộc Cường Ba đã rất quen thuộc, ý của Sói Hai là: “Nào, 
khiêu chiến, một chọi một!” 


Trác Mộc Cường Ba cười cười, rồi ngửa người ra sau, đâu là tư thế biểu thị sự nhượng bộ, ý nói, 
tao không đánh với mày, coi như tao thua đi. Lúc này, đúng thực là gã không còn năng lực quần 
nhau với Sói Hai nữa, cánh tay cầm dao vẫn đang run run tê nhức, vừa nãy lại hú lên mấy tiếng, 
tuụ cũng khiến thân thể và tâm trạng đều vô cùng dễ chịu, nhưng cũng rất tốn sức, giờ gã chỉ 
muốn nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi. Sói Hai nhảy lên người Trác Mộc Cường Ba, liếm liếm mặt 
gã, cọ đầu vào cổ vào tai gã, rồi lại áp mặt vào mặt gã, tựa như để cổ vũ khích lệ gã. 


Không lâu sau, Sói Cả bỗng nhiên run bắn thân mình, rõ ràng còn sợ hãi hơn khi phát hiện ra 
con thằn lằn khổng lỗ khi nãu gấp bội phần, ba anh em sói xám đều kinh hoảng ngoảnh đầu, 
nhìn chằm chằm vào màn sương mù xa xăm, tựa như đã xảy ra chuyện gì khiến chúng không 
biết phải ứng phó thế nào nữa. Sau khi nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, ba con sói mới yên 
tâm phần nào, đưa mắt nhìn nhau như thể vẫn chưa hết sợ. Còn Trác Mộc Cường Ba thì vẫn 
nằm dưới đất, không cảm giác được gì cả. 


Con thần lần khổng lồ tuy ngã lăn ra đất không dậy được, nhưng vẫn hung hãn vô cùng, cái 
miệng to như chậu máu đầy răng nhọn cũng không phải thứ vớ vấn, mà bị cái đuôi to tướng kia 


Trang 2.232/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


của nó quét trúng một phát, thì Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám cũng không chịu nổi. 
Nhưng dù có khỏe mấy nó cũng không thể thay đổi được tình thế đã định, ba anh em sói xám 
cần thận canh chừng bên ngoài phạm vi công kích của con thằn lằn. Chúng đang chờ đợi, chờ 
đợi con quái thú khổng lô bị thương này đói đến mức không thể cựa quậy gì được nữa. 


Tính nhẫn nại, là một trong những đặc tính của loài sói mà nhân loại từ thời cổ đại đã rất khâm 
phục, có lẽ người xưa khó mà hiểu được, tại sao loài sinh vật này lại có sức nhẫn nại đáng sợ 
đến nhường ấy, có thể kiên trì không ăn nhiều ngày đến vậu mà vẫn giữ được sức khỏe cùng 
năng lực chiến đấu như thế. Loài sói lúc nào cũng thực hiện một cách hoàn mỹ phương thức săn 
bắt hiệu quả cao nhất, trả giá thấp nhất để giành được lợi ích lớn nhất, vì vậy, khi con thằn lằn 
kia vẫn còn khả năng gây ra cho chúng những tổn thương ngoài ý muốn, chúng sẽ tuyệt đối 
không đến quá gần đối phương. Trác Mộc Cường Ba phát hiện, ba anh em sói xám như đã thỏa 
thuận từ trước, cùng lắng lặng đến gần chỗ đầu con thằn lằn, hoặc ngồi hoặc nằm. Trác Mộc 
Cường Ba định đến ngồi cạnh Sói Út, nhưng lại bị nó xua xua chân trước, ý bảo gã tránh ra xa 
một chút. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt Sói Út ấu, Trác Mộc Cường Ba dường như 
đã nhận ra sự thay đổi trong cặp mắt nó, khi Sói Út nhìn gã, ánh mắt ấm áp mà thân thiết, 
nhưng khi nó hướng qua chỗ con thằn lằn kia, ánh mắt ấu bỗng trở nên lạnh lùng buốt giá. 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ngợi rất lâu, mới sực hiểu ra, giờ đâu chủ khách đã đổi vai, kẻ đi săn 
trở thành con mồi, vị trí của ba anh em sói xám đảm bảo sao cho con mồi vừa mở mắt ra là liền 
nhìn thấy cặp mắt sói rừng rực sát khí khiến người ta phải rét run lên của chúng. Mà con mỗi 
đang không thể nhúc nhích gì kia, biết rõ rằng mình sắp bị ăn thịt, lại còn bị những sát thủ sắp 
xơi tái mình nhìn chằm chằm như thế, nhất định là sẽ kinh hoảng khôn cùng, lòng rối như tơ, 
không thể yên ổn. Nhưng vì bản năng sinh tồn, nó lại không thể không tập trung tinh thần đối 
mặt với lũ thợ săn khủng khiếp ấy, không dám lơ là dù chỉ một phút giây. Cứ kéo dài như vậu, 
tỉnh thần con mồi chắc chắn sẽ suy sụp, cũng có nghĩa là, ba anh em sói xám chỉ cần ngồi yên 
một chỗ đó, nhìn con mồi không thể động cựa kia, là đã có thể nhanh chóng đấu nó vào chỗ 
chết. Lẽ nào, đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết chết kẻ địch trong truyền thuyết hay 
sao? 


Trác Mộc Cường Ba học theo ba anh em sói xám, dồn sát khí vào mắt, mới đầu gã trừng mắt 
lên, nhưng chỉ được một lúc thì thấy hai mắt đều cau cau nhức nhối khó chịu, liền chuyển sang 
chỉ nhìn bình thường, sát khí chôn sâu trong ánh mắt, uy lực lại tăng thêm gấp bội. Trước ánh 
mắt đằng đằng sát khí của gã và ba anh em sói xám, con thằn lằn khổng lô trở nên nôn nóng, lo 
lắng dị thường, chốc chốc lại nhe nanh múa vuốt một bận, tựa như bọn Trác Mộc Cường Ba 
đang áp sát tới chỗ nó, nhưng trên thực tế, gã và ba con sói đều không hề nhúc nhích. 


Trang 2.233/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 33: Vũ Khi 


Cứ như vậy qua một đêm, trong khi Trác Mộc Cường Ba vẫn chịu đựng được cơn đói khát, con 
thần lằn khổng lồ đã tiêu đời. Lúc nó không còn khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa chết hẳn, 
ba anh em sói xám đã bồi thêm một đòn chí mạng, cuối cùng, con quái thú khổng lồ cũng trở 
thành bữa ăn của Trác Mộc Cường Ba và ba con sói. 


Thịt thần lằn ăn không ngon lắm, nhưng được cái nhiều, ba anh em sói xám ăn không hết phần 
nội tạng giàu chất dinh dưỡng nhất, để lại cho Trác Mộc Cường Ba một phần. Trải qua cuộc 
chiến này, gã đã giành được đãi ngộ cùng ăn một lượt với Sói Hai. Nhưng nhìn đống nội tạng 
xanh xanh đỏ đỏ ấy, Trác Mộc Cường Ba thực khó mà nuốt nổi, cuối cùng vẫn cắt một súc thịt 
đùi ra xơi tái. 


Trác Mộc Cường Ba vừa ăn vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạt vía đã qua ấy, lần nàu 
có thể đánh ngã con thằn lằn, thực sự có hơn một nửa là nhờ vào vận mav. Tuy rằng Sói Cả để 
gã được đãi ngộ ngang với Sói Hai, nhưng bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng biết, sức chiến 
đấu của mình không hề mạnh. Trên thực tế, bất luận là tay không hay là dùng con dao Thụy Sĩ, 
gã cũng không thể chiếm được phần ưu thế trong cuộc chiến với những sinh vật cỡ lớn kia, còn 
độ sắc bén của những mũi tên bằng đá thì khó mà đảm bảo được, vả lại chất lượng cây cung tự 
chế của gã cũng không được cao cho lắm... cần phải tìm ra thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn mới 
được! 


Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường Ba hướng ánh mắt về phía cái xác con thằn lằn trên mặt đất, gã 
đi một vòng xung quanh quan sát, những móng vuốt sắc bén kia là lớp chất sừng cực kỳ cứng 
rắn, chắc là có thể dùng được: gân chân của con thằn lằn này còn to hơn gân hươu nhiều, nếu 
có thể tìm được gỗ tốt, vậu thì làm cung mạnh cũng không phải là điều không thể; sau đó, gã 
trông thấy cái miệng to như chậu máu của con thằn lằn, những cái răng sắc nhọn kia, biết đâu, 
còn lợi dụng được. 


Sau khi được Sói Cả đồng ú, Trác Mộc Cường Ba tốn khá nhiều công sức mới cắt được móng 
vuốt, gân và đầu lâu con thằn lằn xuống. Mấy sợi gân thì gã đã nghĩ ra chỗ sử dụng, móng vuốt 
và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến, nhưng Trác Mộc Cường Ba tin rằng, những thứ này đã là vũ 
khí lợi hại để con thằn lằn săn môi, vậy thì, nhất định cũng có thể trở thành công cụ để mình 
chiến đấu. Tình cờ, gã lại trông thấy xương hàm hình cung của con thằn lằn, liền nhớ đến chiếc 
boomerang người Kukuer trong rừng Amazon tặng bọn họ, chiếc boomerang ấy cũng được làm 
từ xương động vật, chỉ là để tăng thêm độ sắc bén cho nó, người Kukuer đã bịt sắt vào hai đầu 
mà thôi. Phải rồi, gã cũng có thể dùng cái xương hàm này làm thành một cái boomerang, không 
có vỏ sắt bọc bên ngoài, thì coi như con dao cùn vậu, nhưng có thể dùng trọng lượng bù đắp, vả 
lại những cái răng còn lại trên xương hàm kia, chẳng phải vừa khéo thành răng cưa hay sao? 


Nói làm là làm, Trác Mộc Cường Ba liền lấy cành cây đốt thành than vẽ thiết kế phác thảo 
xuống đất. Những kiến thức của thuật thiết kế cơ quan Lữ Cánh Nam truyền dạy lúc trước toàn 
bộ đều hiện lên trong óc gã, mọi thông tin hữu dụng đều được gã rút ra. Loài sói xưa nay không 
bao giờ tùy tiện lãng phí thức ăn, cộng với nhiệt độ lạnh giá đã hình thành nên một kho đông 
lạnh thiên nhiên, xác chết không bị thối rữa, nên cũng không dụ bọn động vật ăn xác thối đến, 


Trang 2.234/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


vì vậu cả bọn không về hang động mà ở luôn đó ăn suốt mấy ngày. Trác Mộc Cường Ba dùng vỏ 
cây và cành cây dựng một túp lều nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ qua đêm được. Còn ban 
ngày, thì gã đều dành thời gian để thiết kế và chế tác cái boomerang. Ban đầu, Trác Mộc Cường 
Ba tưởng rằng chỉ cần xong xuôi bản vẽ thiết kế, là có thể nhanh chóng gia công thành phẩm, 
không ngờ độ cứng của xương thằn lằn vượt xa những gì gã tưởng tượng. Gã dùng con dao Thụu 
Sĩ cắt mấy ngày liền, cuối cùng mới cắt đôi được cái xương hàm dưới đó ra; sau đó, gã lại khoét 
mộng, khoan lỗ cố định... tốn bao công sức, rốt cuộc mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới 
lại thành một hình chữ “V” có góc mở tương đối rộng. Bên trong hình chữ “V” là đầu những 
chiếc răng sắc nhọn. Để tiện cảm nắm, Trác Mộc Cường Ba đành phải bỏ bớt mấy cái răng ở 
chỗ rìa ngoài đi, còn hai đầu hình chữ “V” thì được cắt bằng dao, nên dù không bọc thép bên 
ngoài thì cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành món vũ khí mới, Trác Mộc Cường Ba hân hoan 
ngắm nghía chiếc boomerang có hai đầu cách nhau tới hơn một mét, áng thử trọng lượng, thấu 
ít nhất cũng phải trên chục kilogam, gã thầm nhủ: “Rốt cuộc cũng có vũ khí hạng nặng rồi.” 
Nghĩ đoạn, gã đặt cho vũ khí hạng nặng của mình một cái tên nghe rất kêu: “Phi lai cốt!” 


Nhưng việc thử nghiệm sau đó mới khiến Trác Mộc Cường Ba tốn công suy nghĩ, thể tích của 
Phi lai cốt quá lớn, trọng lượng lại quá nặng, những cách ném boomerang thông thường đều 
không thích hợp với nó. Trác Mộc Cường Ba ném thử mấy lần, đừng nói là bay trở lại, đến cả 
xoay chuyển trên không trung cũng là một vấn để lớn với gã, mỗi lần ném ra, Phi lai cốt đều 
như một thanh đại đao chém thẳng tới phía trước, xa nhất cũng chỉ được hai chục mét rồi rơi 
bịch xuống đất, cho dù là ném theo phương ngang hay phương dọc cũng thế, vừa không bay xa 
được, lại cũng chẳng vòng trở về. Trác Mộc Cường Ba vuốt nhẹ lên rìa ngoài đã được mài nhẫn 
của Phi lai cốt, thầm nhủ, theo nguyên lú khí động lực học mà Lữ Cánh Nam đã dạy, nó lẽ ra 
phải bay lên được chứ nhỉ, mà lúc mình cầm trên tau cũng đâu cảm thấy nặng nề gì lắm, không 
ném xa được, rõ ràng là vì chưa đúng cách. 


Trác Mộc Cường Ba thử nghiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm được một cách 
hiệu quả, đầu tiên cần chạy đà, sau đó dừng sững lại, lợi dụng quán tính của Phi lai cốt, lấy thân 
mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh, sau đó nhắm chuẩn phương hướng, dồn hết sức lực 
vào tau, ném văng Phi lai cốt ra giống như vận động viên ném đĩa vậu. 


Phi lai cốt rít lên một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng xoay tít trên không trung như chong 
chóng tre, càng bay càng xa, không ngờ đã vượt qua khoảng cách trăm mét. Trác Mộc Cường 
Ba luyện đi luyện lại, cuối cùng cũng luyện được tới trình độ không cần chạy đà, chỉ cần xoay 
người tại chỗ như vận động viên ném đĩa hoặc ném tạ là có thể vung được Phi lai cốt ra hơn 
trăm mét. Chỉ có điều, gã vẫn không bắt được Phi lai cốt lúc nó bay trở về, bởi thực sự là gã 
không có khả năng bắt lấy vật thể to đùng ngã ngửa nặng hơn chục cân từ khoảng cách ngoài 
trăm mét bay về đó. Nếu không có hai lớp áo da thật, cộng thêm vỏ cây gia cố, cùng với một 
thân thủ nhanh nhẹn né tránh, thì không biết gã đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi nữa. 


Không bắt được thì cũng chẳng còn cách nào, tiếp đó gã chuyển sang luyện tập sử dụng Phi lai 
cốt tấn công mục tiêu một cách chính xác. Vì thiết kế của Trác Mộc Cường Ba không được hoàn 
mỹ, nên lúc xoay chuyển Phi lai cốt không thể giữ được đường bay thẳng, vạch trên không trung 
một đường cong hết sức kỳ dị, tùy theo hướng gió và lực xoay chuyển, nó sẽ lệch sang bên trái 
hoặc lệch lên trên, quỹ tích lúc bay ngược trở về cũng cực kỳ khó đoán, vì vậu Trác Mộc Cường 
Ba có thể tránh được cũng đã là khá lắm rồi. 


“Bụp!” Không biết sau bao nhiêu lần luyện tập, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng ném trúng 


Trang 2.235/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một cái cây khô cách chỗ gã chừng năm chục mét. Chỉ là gã không thể ngờ, uy lực của Phi lai 
cốt lại khủng khiếp đến thế. Chỉ thấy phần rìa bên trong lởm chổm răng sắc nhọn của con thằn 
lằn khổng lồ cắn chặt vào thân câu, hệt như con quái thú ấu há cái miệng đầy máu của mình đớp 
mạnh lên đó một phát vậy. Trác Mộc Cường Ba phải tốn khá nhiều sức mới giật được Phi lai cốt 
ra khỏi thân cây, nhìn vết tích của những cái răng thú để lại trên đó, thò ngón tay vào cũng 
không chạm được tới đáy, gã không khỏi rùng mình chấn động, tràn đầy lòng tin với thứ vũ khí 
mới này của mình. 


Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, Trác Mộc Cường Ba cũng hoàn thành được 
hai món vũ khí khác, một cung tên và một vuốt thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm của rất 
nhiều lần thất bại, nên chế tác cũng khá thành thạo. Lần này gã sử dụng gân chân của con thằn 
lằn, vì vậy có thể dùng chất gỗ thô hơn, chắc bền hơn để làm thân cung, lực kéo cũng lớn, xạ 
trình xa hơn cây cung trước nhiều. Có điều, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy thứ vũ khí thích hợp 
với mình nhất, chính là vuốt thú. Gã lấy móng vuốt của con thằn lằn, ban đầu cũng chưa nghĩ 
xem nên dùng như thế nào, bỗng một hôm trông thấu Sói Út dùng móng vuốt nhổ một gốc câu 
nhỏ lên nghịch, trong óc liền lóe lên một tia chớp: “Nếu có thể dùng móng vuốt con thằn lằn 
làm vũ khí, tuụ không thể chém, chặt như đao, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn gậu gỗ chứ 
nhỉ?” 


Mới đầu, Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn thiết kế một món vũ khí như cây gậy ba toong, đục lỗ 
trên cán ba toong để gắn móng vuốt vào, để nó vừa có thể gõ như búa, lại có thể vỗ con môi 
như bàn tay gấu. Nhưng mãi mà gã vẫn chưa tìm được khúc gỗ nào thích hợp, nếu không phải 
không đủ cứng rắn, thì không thể nào gắn chặt móng vuốt lên trên đó, về sau, gã phát hiện ra 
xương của con thằn lằn khổng lồ kia rất cứng, liền quay sang nghĩ cách lợi dụng thứ này. 


Có điều, lúc chọn xương, Trác Mộc Cường Ba chỉ tìm được mấy khúc xương ống dài cỡ cánh tau 
mình là thích hợp để gắn móng vuốt, tiếc là hơi ngắn, còn những đoạn xương khác nếu không 
phải to quá thì lại dài quá. Gã dùng mấy khúc xương đó làm thành hai thanh vũ khí giống như 
cái gãi lưng, cầm trên tau múa thử mấy phát, nhưng cảm giác không ổn cho lắm. Đôi vũ khí nàu 
bảo dài thì không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, mà còn hơi nhẹ, gã lại không phải người 
luyện võ thuật, cầm hai cái gãi ngứa này trong taụ, cảm giác còn không mạnh bằng nắm đấm. 


Trang 2.236/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 34: Nắm Đấm? 


Nếu như cố định cái gãi lưng này lên cánh tay, để vuốt thú vừa khéo lộ ra phía bên ngoài nắm 
đấm của mình, thay cho móng tau không đủ sắc, vậu chẳng phải sẽ càng thêm linh hoạt ha 
sao? Vậy là gã lại thau đổi thiết kế, chọn một khúc xương lớn, làm một đôi bảo vệ cánh tau bằng 
xương, gắn vuốt thú ra bên ngoài. Mới đầu, phần vuốt thú chìa ra dài đúng bằng ngón tay, như 
vậy chỉ cần nắm tay lại, móng vuốt sẽ thay thế các ngón tay, nhưng về sau gã lại phát hiện, như 
vậu lúc tháo ra lắp vào rất bất tiện, vả lại nếu gắn lên rồi mà không sử dụng, ngược lại sẽ ảnh 
hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậu, gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh 
hưởng tới hoạt động của mình, mà khi cần sử dụng thì có thể nhanh chóng gắn lên, nghĩ đi nghĩ 
lại, gã bỗng nhớ ra tuyệt chiêu “Sát thủ Tiệp Khắc” của Merkin. Thiết bị chỉ cần máu động ngón 
tau là có thể làm vũ khí xuất hiện trên lòng bàn tay ấu có vẻ là một lựa chọn không tồi, trước 
đây, Lữ Cánh Nam cũng từng giải thích nguyên lý của nó với gã rồi. 


Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, Trác Mộc Cường Ba đã sử dụng chỗ gân và xương còn sót lại 
của con thần lằn, làm ra một bộ vuốt thú hoàn toàn mới, thứ này gắn trên cánh tay, lúc không 
sử dụng, vuốt thú được giấu bên trong tau áo, hai bàn tay gã vẫn hết sức linh hoạt khéo léo, 
nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại, vuốt thú sẽ bắn ra đánh “soạt”, vừa khéo dài hơn nắm đấm một 
chút, có thể đâm như dao, cũng có thể cào như móng vuốt, vả lại hai ống xương phía trên còn 
có thể dùng như ống bảo vệ cánh tay nữa. 


Trác Mộc Cường Ba đứng trước một cái cây, đột nhiên vung tay đấm mạnh, kế đó nắm chặt tay 
vận sức chụp xuống, vụn gỗ tức thì bắn lên tung tóe. Gã nhìn dấu vết sâu đến cả lóng tay để lại 
trên thân cây, rồi lại nhìn vuốt thú ló ra trên nắm đấm của mình, lòng bàn tay lơi ra một chút, 
mấy cái móng vuốt liền lập tức chui vào trong ống tay áo. Trác Mộc Cường Ba không kìm được 
ngửa mặt lên cười một tràng dài, cuối cùng gã cũng cảm thấy, mình không còn trần như nhộng 
nữa, gã đã có vũ khí của riêng mình! 


Trác Mộc Cường Ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần ba anh em sói xám bảo vệ, cũng có 
thể sinh tổn ở nơi đây, ngược lại, nói không chừng gã còn có thể bảo vệ cho ba con sói đó nữa. 
Khoảnh khắc ấu, gã có cảm giác mình thật mạnh mẽ, cả khi Sói Út nhao nhao muốn thử khiêu 
chiến, gã cũng chỉ cười cười xoa đầu nó, rồi bảo: “Mày không phải đối thủ của tao đâu.” 


Khoảng thời gian trước khi con thằn lằn khổng lồ bị ăn hết, Trác Mộc Cường Ba lấy chỗ xương 
còn lại chế thành các phiến mỏng, gã định dùng những phiến xương này để làm thành một bộ 
áo giáp cho mình. Cách thức làm áo giáp cũng rất đơn giản, gã rạch rất nhiều lỗ nhỏ trên áo da, 
giống như mở ra nhiều cái túi vậu, sau đó nhét những phiến xương vào đó. 


Lúc làm những thứ này, Trác Mộc Cường Ba không hề ý thức được rốt cuộc tại sao mình làm 
vậu. Gã cũng không hề nghĩ đến, tại sao đi săn ở đây cần phải làm một cái boomerang to như 
Phi lai cốt? Tại sao còn phải làm ra một bộ áo giáp xương giống như là áo chống đạn? Nhưng 
sâu bên trong tiểm thức gã, vẫn luôn chất chứa ý niệm ấy, rồi sẽ có một ngày, gã sẽ trở lại, trở 
lại khiêu chiến với đám kẻ địch tưởng chừng như không thể nào chiến thắng được đó! 


Khi con thằn lằn khổng lỗ từng một độ hung hăng dữ tợn kia hoàn toàn biến thành một đống 


Trang 2.237/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xương vụn, không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa, Sói Cả mới hài lòng nheo nheo mắt, lè 
lưỡi liếm liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trác Mộc Cường Ba lưu luyến nhìn kiệt tác của 
mình (giờ đây, đống xương còn sót lại đó đa phần đều là kiệt tác của gã), thảm nhủ: “Những 
phần mình có thể lợi dụng được, thực sự là quá ít.” Gã nhớ, Sean từng tìm được rất nhiều thứ có 
ích từ xác con thằn lằn lần trước, còn mình thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ lần mò được thứ 
gì thì hay thứ đó. 


Sói Út đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dựa vào người Trác Mộc Cường Ba làm bộ như con 
mèo đang bắt bướm, đây là một trong những trò nó thích nhất. Nó đang nói với gã người cao 
lớn kia rằng: “Này, xương cũng thành cặn bã hết cả rồi, còn lưu luyến gì nữa? Chúng ta trở về 
thôi.” 


Trác Mộc Cường Ba ngoẹo đầu, thấu Sói Út cười cười, không ngừng hất đầu về phía xa xa, gã 
biết, đó là chỗ của bầy hươu, Sói Út đang nói với gã, con thằn lằn nàu ăn hết rồi, nhưng chúng 
ta vẫn còn cả một kho lương thực, chẳng phải lo lắng gì cả. Trác Mộc Cường Ba hiểu, thời gian 
này Sói Cả đã ưu đãi rất nhiều cho mình, chỉ để Sói Út ở lại, còn nó và Sói Hai hằng ngàu vẫn 
chiếu lệ tuần tra lãnh địa như thường. Bọn chúng cần phải nắm bắt được một cách chính xác, 
mỗi ngày trong lãnh địa của mình xảy ra chuyện gì, những con mồi của mình giờ đây như thế 
nào. Chỉ có vậu, bọn chúng mới có thể đảm bảo, lúc nào con mồi già yếu bệnh tật, cũng tức là 
đã đến lúc thu hoạch, bọn chúng có thể lập tức đến chỗ đó. 


Trác Mộc Cường Ba kéo kéo cây cung và chiếc Phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ cọ hai cánh tau 
vào nhau, cảm nhận đôi vuốt thú ấn giấu bên trong lớp áo, rồi gật đầu nói với Sói Ut: “Mày nói 
đúng, cũng đến lúc phải đi rồi, con người ta phải biết thế nào là đủ, phải không?” 


Sói Út gật gật đầu nửa hiểu nửa không, cổ họng phát ra một tiếng “ừm” khe khẽ. 


Đám kẻ địch ấu, lúc này vẫn ở phía sau Trác Mộc Cường Ba, có điều Merkin đang rất hân hoan, 
từ sau khi nghe thấy tiếng sói tru kia, bọn dường như không đi vòng vèo qua một chỗ mấy lần 
nữa, phần mềm máy tính cũng hiển thị, nơi bọn y vừa đặt chân đến, không có trong kho dữ liệu. 
Nhưng tại sao bọn Merkin vẫn không thể tiến lên? Đáp án này chỉ có mình Nhạc Dương biết rõ, 
anh lợi dụng phần mềm, đưa Merkin và đồng bọn đi theo một tuyến đường hết sức kỳ quái. Kỳ 
thực, bọn họ đang đi cắt ngang tảng bình đài thứ ba, tiến lên theo tuyến đường hình sóng, mỗi 
lần sắp đến chân núi hau mép bình đài, Nhạc Dương lại dẫn bọn v tiến lên chừng một hai trăm 
mét, sau đó cắt ngang cả tầng bình đài, cứ thế tiến dần theo hình zic zac. Vì vậu, con đường họ 
đi qua sẽ không bị lặp lại nữa, nhưng thực chất cả mấy ngày nay, bọn Merkin cũng chỉ tiến thêm 
được vài cây số, có điều, trong sương mù chẳng ai phân biệt được phương hướng, thế nên hai 
bên đều lấy làm vui vẻ. 


Soares hằng ngày vẫn gọi sói, nhưng đều không có kết quả gì. Còn Max thì vẫn ba hoa bốc phét 
với đám lính đánh thuê, Merkin và Khafu thống lĩnh cả đội quân, khí thế hừng hực, rất có phong 
độ của bậc thống soái chỉ điểm giang sơn. Nhạc Dương lúc nào cũng hết sức cẩn thận làm 
những việc mình cần làm. Thi thoảng, anh cũng ra ngoài với Max hay chuyện gẫu với bọn lính 
đánh thuê, trong mắt đám lính đánh thuê lấy mạng ra đổi tiền tài ấy, chàng thanh niên trẻ tuổi 
phản ứng nhanh nhạy, hay nói hay cười này là một người rất hòa nhã dễ gần. 


Soares cũng rất thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương, chỉ là ngại Merkin nên cũng không tiện 
dạy cho anh quá nhiều. Song ụ cũng không ngại để Nhạc Dương ở bên cạnh quan sát những lúc 


Trang 2.238/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


mình thực thi thủ thuật gọi sói, có điều, dường như đã đánh giá năng lực quan sát của Nhạc 
Dương quá thấp. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấu, tuy những chiếc lọ Merkin lấy ra có hình dạng 
kích thước bên ngoài giống hệt nhau, nhưng chất lỏng bên trong thì rõ ràng là rất khác. Anh suụ 
đoán, có lẽ Soares đã lấu những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn ụ, trong các lọ ấy là nước 
tiểu sói, nước dãi sói, và những thứ gì đó khác, nhưng Soares đã thêm vào một số thành phần 
nữa. Có một lọ màu đỏ nhạt, chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi, vì trước 
đấy Soares chưa từng sử dụng loại nàu, mà Nhạc Dương lại từng thấy Soares gọi một tên lính 
đánh thuê vào lều lấy máu. Thiết tưởng, chắc v sợ gọi lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược, nên mới 
không dám dùng máu của chính mình. 


Nhạc Dương cũng từng trông thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần, ngoài nội dung bên trong 
không giống nhau, Soares còn đánh dấu bằng các kú hiệu, dựa trên số lần và trình tự xuất hiện 
của các ký hiệu ấy, Nhạc Dương sơ bộ suy đoán, một vài trong số rất nhiều ký hiệu đó, lần lượt 
biểu thị các thông tin như: “Ăn”, “Tấn công”, “Rút lui”. Soares luôn phối hợp “Ăn” và “Tấn 
công” theo những tủ lệ khác nhau để gọi lũ sói đến, nếu không gọi được, ụ nhất định sẽ lấu lọ 
đựng chất dịch mang tín hiệu “Rút lui” ra. Y làm việc cực kỳ cẩn trọng, vì sợ rằng trong tình 
huống tất cả đều không kịp để phòng lại gọi đến thứ gì khác. Ngoài ra, những lọ những bình còn 
lại mang ý nghĩa gì, thì Nhạc Dương cũng không hiểu cho lắm. 


Trên thực tế, điều khiến Nhạc Dương hứng thú nhất là cách Soares bố trí những chất thông tin 
trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Dù sao trong khi chiến đấu, Soares cũng 
không thể điều chế dịch thể, rồi rải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày 
vẫn làm được. Nhạc Dương vẫn lờ mờ nhớ được, khi bọn họ đối mặt với y, thậm chí còn chưa 
nhìn thấu Soares ra tay thì đã trúng chiêu của v rồi, cả quá trình ấy thần bí như diễn trò ảo thuật 
vậu. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần, mà Soares vẫn rất kín miệng, nên cũng không dám hỏi 
nhiều, chỉ khiêm tốn tự học, tự lần mò, trong lòng hiểu rõ, những thứ này về sau chắc chắn sẽ 
có lúc dùng đến. 


Điều chỉnh thêm vài số liệu trên bản đồ lập thể, Nhạc Dương thầm tính toán, tiến lên thêm năm 
trăm mét nữa rồi, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận được tín hiệu của lũ 
sói hôm ấy, theo lời Soares, thì ở khoảng cách này, đàn sói rất có khả năng bắt được tín hiệu từ 
chất thông tin của y. Ừm, đến lúc dẫn bọn chúng vòng trở lại chân núi rồi, không biết ở đó có 
đàn sói nào khác nữa không nhỉ? Nếu Soares gọi được sói đến thật, thì lúc đó tùy tình hình rồi 
điều chỉnh lại một lần nữa vậu. 


Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính, lúc nàu Max nhất định là đang tán phét với mấy tên lính đánh 
thuê, nghĩ vậu, anh bèn đứng lên đi ra khỏi lều. 


Nhạc Dương cực ghét ở chung với Max, mỗi lần trông thấu vẻ mặt cười cười của hắn, trong lòng 
anh lại dâng lên cảm giác muốn lao tới đập cho cái mặt ấu bẹp gí ra. Nhưng anh càng hiểu rõ 
hơn thân phận và nhiệm vụ của mình, vì vậu, lúc nào cũng phải làm ra vẻ thoải mái cười đùa với 
hắn và đám lính đánh thuê kia. 


Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Max, tên này thích nhất là xun xoe nịnh bợ trước 
mặt người khác, vừa xoay lưng liền lập tức chê bai nói xấu, trừ Merkin ra, dường như chẳng có 
ai là hắn không bất mãn cả; vả lại tên nàu còn rất thù dai, có lần chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức 
không thể nào nhỏ hơn, mà hắn bất bình phẫn nộ suốt mấy ngày liền. Nhạc Dương quyết định 
lợi dụng đặc điểm này của Max, vì vậu những lúc tán gẫu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Max 


Trang 2.239/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thi thoảng lại bộc lộ những bất mãn của mình với Soares, mới đầu chỉ là những chuyện vớ vần 
hàm hồ, về sau hắn phát hiện ra bọn lính đánh thuê cũng không dám báo cáo với Merkin, bèn 
dân dần lộ rõ bản chất. 


Sau lần mấy người bạn sói của Soares bị mất tích, suốt một thời gian dài Soares đều nhìn Max 
với ánh mắt khó chịu, Merkin cũng nhiều lần nhiếc móc hắn trước mặt cả đám lính đánh thuê, 
chắc rằng tên này đã nín nhịn hết mức rồi, nhiều lúc cả bọn đang nói những chuyện chẳng liên 
quan gì, cũng làm hắn liên tưởng đến Soares rồi nghiến răng kèn kẹt. Dưới sự ám thị không 
ngừng của Max, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu nảy sinh bất mãn với lão già mặt mũi quái đản, 
hành tung thần bí, cả ngàu mặc đồ đen, loau hoay với đống chai lọ lủng củng. 


Trang 2.240/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 35: Dấu Sói 


Dưới tác động của dư luận, không chỉ có đám lính đánh thuê ngấm ngầm bất mãn với Soares, cả 
Soares cũng bắt đầu có khúc mắc với Max; Merkin và Soares càng lúc càng cảm thấy Max bất 
tài; Max thì lại thấu Soares chẳng có tác dụng gì, còn Khafu thì không bằng hắn, đám lính đánh 
thuê đó lẽ ra phải đưa về cho hắn đứng đầu mới phải, nhưng ngoài tên nhóc Nhạc Dương kia 
còn biết nhìn người một chút, mấy tay trùm kia đều chẳng coi trọng hắn cho lắm. Hố ngăn cách 
giữa các bên dần dần sâu thêm, nhưng tuyệt diệu nhất là, cả bọn đều vẫn chưa phát giác ra, 
hoặc giả đã phát giác rồi, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhạc Dương, thì từ 
đầu chí cuối vẫn chưa từng tự mình nói ra điều gì bất lợi cho bên nào, anh chỉ khiến đối phương 
tự mình nhận ra một số thứ trước đây đã bị bỏ sót mà thôi. 


Nhạc Dương làm những việc này hết sức thuần thục, dẫu sao thì anh cũng từng là nội gián 
chuyên nghiệp, song đồng thời, áp lực to lớn cũng thường xuyên giày vò anh. Từ khi Cường Ba 
thiếu gia bỏ đi trong trạng thái gần như khỏa thân, đêm nào Nhạc Dương cũng gặp ác mộng, có 
lúc còn mơ thấu giáo quan bị thương nặng, có lúc lại mơ thấy pháp sư Á La và Mẫn Mẫn bị đàn 
sói vâu công, nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấu Cường Ba thiếu gia rơi vào tình cảnh cực kỳ thê 
thảm, Trương Lập và Ba Tang đến tìm mình... 


Để đề phòng nói mớ, trước khi ngủ Nhạc Dương đều ngậm vật đè lưỡi trong mồm. Đó có thể là 
bất cứ thứ gì có thể tích tương đối lớn, nhưng ngậm trong miệng người khác lại không nhìn ra 
được. Trước khi đi ngủ, đặt xuống dưới lưỡi, thứ ấy sẽ khiến anh không thể phát ra những âm 
thanh rõ ràng dễ nghe, mà lại không gây tắc đường khí quản. 


Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh, nhưng anh lại không dám 
nhúc nhích, mà chỉ cần thận quan sát xem bọn lính đánh thuê nằm xung quanh có phản ứng gì 
không. Đối với những gì gặp trong mơ, Nhạc Dương không thể đưa ra phán đoán, trước mắt, 
chỉ có thể cố gắng làm cho thật tốt những gì mình có thể làm được mà thôi. 


Nhạc Dương lắc lắc đầu, gạt hết những mạch suy nghĩ rối loạn ấy ra khỏi trí óc, trên gương mặt 
nở ra một nụ cười ấm áp rạng rỡ, khiến mỗi người trông thấy anh đều có cảm giác như được 
tắm trong gió xuân. Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời, sương mù hôm nay khá mỏng, thời tiết bên 
ngoài hẳn là rất đẹp. Dọc đường, Nhạc Dương luôn miệng chào hỏi bọn lính đánh thuê, từ lều 
này sang lều khác. Anh không khỏi lấy làm khâm phục khả năng tổ chức của Merkin. Y chia hai 
trăm sáu mươi bảy tên lính đánh thuê ra làm hai mươi tổ, mỗi tổ khoảng mười ba người, cùng ở 
trong một căn lều lớn, sau đó lấy căn lều làm trung tâm, trong vòng bán kính hai mươi mét xung 
quanh chính là phạm vi hoạt động của những người ở bên trong lều. Khi chưa được cho phép, 
người ở các lều khác nhau không được tự tiện vượt qua ranh giới, đồng thời cấm tiệt đánh bạc, 
đánh nhau, dĩ nhiên, cũng không thể mang vào những thứ có chất cồn, ngoài ra còn nghiêm 
cấm cả việc kể chuyện cười liên quan đến tính dục. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ có thể khiêu 
khích dục vọng của giống đực đều bị nghiêm cấm. Trong những ngày hành quân đơn điệu buồn 
chán này, đám lính đánh thuê đều sống như những nhà tu hành, bao nhiêu tính khí bạo ngược 
hung hãn đều bị Merkin và Khafu dùng sức mạnh đè nén xuống, nhưng lại ngấm ngầm tích tụ. 
Nhạc Dương biết, chỉ cần Merkin giải trừ lệnh cấm, hoặc khi bọn chúng tấn công kẻ địch, những 


Trang 2.241/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


tên lính đánh thuê này sẽ như mãnh hổ xổ lồng, mặc tình hủy diệt tất cả những gì cản bước 
chúng. 


Sở dĩ chia đám lính đánh thuê thành từng tổ nhỏ như vậu, là bởi khi đám đàn ông tụ tập lại một 
chỗ, bị đè nén trong một thời gian dài sẽ khiến tính tình họ trở nên nóng nảy cáu kỉnh, chỉ vì 
một chút chuyện nhỏ cũng có thể diễn biến thành một trận đấu đẫm máu. Niềm hưng phấn và 
kích thích do lợi lộc mang lại sẽ dân dân bị mài mòn theo thời gian, cuộc hành quân đằng đẫng 
sẽ biến những gã đàn ông vốn sống trên đầu ngọn súng ấy thành những dã thú. Giờ đây, mười 
hai căn lều của bọn chúng, chính là mười hai thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa là có thể bùng 
lên bất cứ lúc nào. 


K thực, đám lính đánh thuê này đã từng trải qua vô số chiến dịch, cũng có không ít tên đã sống 
sót trở về từ tuyệt cảnh, bọn chúng không hề sợ kẻ thù, niềm khoái cảm khi đạn rời nòng súng 
có thể làm phai nhạt đi nỗi sợ và cảm giác đè nén trong lòng chúng. Nhưng, bọn chúng sợ nhất 
chính là tình cảnh hiện giờ, không có kẻ thù! Thậm chí xung quanh còn không có vật sống! 


Không có kẻ thù, cũng có nghĩa là không có những cảnh hoa máu tung tóe, tay chân gãy lìa, 
đạn bay rợp trời để kích thích thần kinh của chúng, cũng không có thứ khoái cảm khi bước chân 
đi trên lằn ranh sinh tử. Không có kẻ địch, toàn bộ đều là người mình, cảm giác muốn dùng nắm 
đấm dân cho đối phương gãu xương nát phổi, cảm giác muốn dùng lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể 
đối phương không tìm ra nơi để phát tiết, rất dễ khiến con người không kiểm soát nổi cảm xúc. 
Chỉ cần một con chuột xuất hiện thôi cũng được, như vậy chúng có thể xả đạn bắn cho nó thủng 
lễ chỗ, rồi dùng gót giàu nghiền nát nó ra thành tương thịt, ít nhất cũng phát tiết được phần nào 
nỗi bức bối trong lòng. Nhưng ở nơi đây, lại chẳng có gì hết, chỉ có những khối nham thạch màu 
nâu đỏ, thi thoảng lại gặp một cái câu chết khô, và cả màn sương mù dày đặc không chịu tan đi 
kia nữal 


Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, hành quân trong sương mù, vượt qua những dải dung nham dồn tích, 
băng qua các khe các rãnh, lựa chọn chỗ cắm trại, dựng lẻu, dỡ lẻu, rồi lại xuất phát. Đám lính 
đánh thuê không biết rốt cuộc mình cần thứ gì, chỉ cảm thấu bức bối dị thường, dẫu là một con 
chim bay ngang qua không trung, mang đến một chút âm thanh khác lạ cũng tốt rồi, thế nhưng 
lại chẳng có gì cả, hơn một tháng trời, chỉ có những dải đá lạnh lẽo trong sương mù, những thân 
câu khô nghiêng ngả. Tuy trong ba lô có đủ thức ăn cho ba năm, bao gồm tất cả các vitamin cơ 
thể cần đến, ngoài ra còn có tuyết đọng bổ sung nước ngọt, không phải lo lắng chuyện đói khát, 
nhưng rõ ràng bọn chúng cần những thứ còn quan trọng hơn thức ăn nhiều. 


Bọn lính đánh thuê không biết bản thân chúng cần gì, nhưng Merkin thì biết, vì vậu y mới 
nghiêm cấm chúng có bất cứ hành vi phát tiết nào, bởi đó chính là chỗ khuyết có thể khiến cơn 
lũ lớn cuốn phăng cả con đê kiên cố, một khi đã xảy ra thì không thể nào vãn hồi được nữa; 
Nhạc Dương cũng biết, vì vậu anh đang định dẫn đám lính đánh thuê đi loanh quanh ở vùng đất 
ngoài sương mù ra thì chẳng còn gì hết nàu thêm vài ngày nữa, khiến tinh thần của chúng càng 
thêm căng thẳng. 


Ban đầu, Merkin có hai mươi mốt tổ ở trong hai mươi mốt lều, nhưng một tuần trước, có hai tổ 
xảu ra va chạm, dẫn đến gây gổ, làm chết bảy tám tên. Merkin yêu cầu Khafu xử tử tại chỗ ba 
tên, đồng thời cho mấy tên bị thương nặng khó chữa hưởng cái chết nhanh gọn, vậy nên giờ đã 
bớt đi một lều. Song, vụ việc đó cũng khiến những tên còn lại trở nên biết điều hơn rất nhiều. 


Trang 2.242/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Tất cả, đều vận hành đúng theo kế hoạch của Nhạc Dương. 


Nhưng rốt cuộc cũng có lúc bất ngờ, một tiếng sói hú vút cao vắng đến từ hướng ngược lại với 
tuyến đường Nhạc Dương vạch ra, vẫn là khí thế hừng hực liên miên bất tuyệt, vẫn là âm điệu 
vang vang ấy, tuy khí thế không được hùng hồn bằng lần đầu tiên, nhưng lại rõ ràng trong trẻo 
hơn, bởi vì âm thanh ấu phát ra ở khoảng cách gần hơn lần trước rất nhiều. 


Nhạc Dương nhìn vào màn sương mù, khẽ chau mày, tuy chỉ là những âm thanh khi ẩn khi hiện, 
nhưng lần trước, tiếng hú còn nhỏ hơn mà bọn Merkin vẫn phát hiện ra được, anh biết lần nàu 
không thể nào mau mắn đến mức Merkin vừa khéo không nghe thấy gì. Quả nhiên, thiết bị liên 
lạc lập tức vang lên mệnh lệnh của Merkin, bảo Nhạc Dương đến họp. Trong không khí lại vẳng 
lên tiếng sói hú mỏng mảnh như đường tơ, Nhạc Dương thảm thở dài, tự nhủ: “Thế nàu chẳng 
phải đang dẫn đường cho bọn Merkin sao? Không biết là con sói ngu xuẩn nào mà thích biểu 
diễn thế chứi” 


Merkin, Soares, Khafu đều đã ở trong lều đợi sẵn. Vừa thấy Nhạc Dương, Merkin chỉ tay nói: 
“Sói ở hướng này.” 


Nhạc Dương gật đầu: “Nhưng chúng ta đang tìm Bạc Ba La thần miếu, đi hướng ấy thì phải 
vòng vèo nữa đấy.” Điều anh nói là sự thực, chỉ là không nói, nếu để anh dẫn đường, sẽ càng 
vòng vèo hơn mà thôi. 


Merkin lại nói: “Hay là qua đó xem thử?” Câu hỏi này, là dành cho Soares. 
Soares hỏi Nhạc Dương: “Phía đó là đi ngược lại hay là phương hướng không đúng?” 


Nhạc Dương đáp: “Tôi đã dùng máy tính phân tích rồi, phía bên ấu ở gần mép tầng bình đài thứ 
ba nàu.” Anh vẫn nói sự thật. 


Soares nói: “Nghe tiếng hú thì sói ở rất gần chúng ta, chỉ khoảng hơn mười cây số.” 


Merkin lập tức hỏi Nhạc Dương: “Lần trước tuy âm thanh cách chúng ta xa hơn một chút, nhưng 
không thể nào xa quá, tại sao nhiều ngày như vậy mà chúng ta cơ hồ chỉ tiến được một quãng 
rất ngắn?” 


Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì, lập tức đáp ngay: “Thứ nhất, chúng ta không biết con sói hôm 
nay hú lên có phải là con sói hôm trước hay không; thứ hai, cho dù nó đúng là con sói hôm 
trước đã hú, thì nó cũng có thể đang di chuyển mà.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng 
anh lại thầm rủa xả: “Hừm, con sói ôn dịch chết bầm, không dưng lại kêu lên làm cái gì chứ!” 


Merkin đưa mắt nhìn Soares, Soares cũng gật đầu khẳng định: “Ứm, nơi nàu sương mù mờ mịt, 
thiếu thốn thức ăn, vật săn của lũ sói nhất định cũng cực kỳ ít ỏi, bọn chúng muốn sinh tồn được 
ở vùng đất này, thì phạm vi hoạt động tự nhiên phải rất rộng lớn. Tôi đoán, chắc rằng chúng 
phải thường xuyên thay đổi lãnh địa. Ứm, cũng có khả năng, đó là một con sói đơn độc, hụ vọng 
không phải là một con sói già sắp chết. Nhưng nghe tiếng hú thì thấy trung khí mạnh mẽ đầu 
đặn, dường như nó vẫn còn rất cường tráng.” 


Merkin nhìn Nhạc Dương, rồi lại quay sang nhìn Soares, theo cách nói của Nhạc Dương thì đi 
theo hướng ấy sẽ phải vòng vèo thêm một đoạn đường, nhưng một khi tìm được sói dẫn đường, 
nói không chừng tình thế sẽ xoay chuyển cũng nên. Y chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc mới đặt 


Trang 2.243/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chân lên tầng bình đài thứ ba này, bọn y có lũ sói dẫn đường, liền dễ dàng vượt qua trước mặt 
đám người Trác Mộc Cường Ba. Suy đi tính lại, cuối cùng y cũng cần trọng hỏi Soares: “Nắm 
chắc được bao nhiêu phần trăm?” 


Soares cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Đối với lũ sói ở đâu, tôi thực chẳng dám chắc điều gì cả. 
Bằng không...” Nói tới đây, y lại liếc nhìn Max một cái. Merkin hằn học trừng mắt lên với Max, 
rồi quyết đoán nói: “Thay đổi tuyến đường, tìm lũ sói trước, vòng vèo một chút cũng không sao. 
Tất cả phải nhớ cho kỹ, phối hợp với Kahn, đừng có mà làm hỏng việc đấy!” 


Nghe Merkin nói vậy, Max chỉ biết ngượng ngập gượng cười. Nhạc Dương để ý thấu bàn tau hắn 
giấu sau lưng, móng tay đã bấm sâu vào đốt ngón tay, và cả ánh mắt phức tạp của Khafu nữa. 


Soares không để ý đến những chỉ tiết vụn vặt ấu, tiếng hú đã gợi lại trong ụ một câu hỏi chưa lời 
giải đáp. Y nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi, ngàu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 
tại sao hai con sói lại đột nhiên biến mất? 


Kỳ thực Nhạc Dương cũng đang thắc mắc. Đôi tai nhạy bén hơn người đã cho anh biết, hai tiếng 
sói hú ấy chắc chắn trăm phần trăm là do cùng một con sói phát ra. Anh không hiểu, tại sao 
cách quãng lâu như vậu, nó lại đột nhiên kêu rú lên như thế để làm gì? 


Trác Mộc Cường Ba không cố ú làm vậy, chỉ vì mỗi ngày gã đều kiên trì thực hiện các động tác 
phối hợp với nhịp thở của Lữ Cánh Nam dạy cho, khi cảm thấy nội khí trong cơ thể mỗi lúc một 
đậm đặc bức bối, không thể không phát tiết ra ngoài, lại đã có kinh nghiệm từ lần trước, gã liền 
không kiềm chế nữa, mà ngửa cổ hú dài một tiếng. 


Trác Mộc Cường Ba hú liên tục chừng mười phút, chỉ thấu tinh thần sảng khoái phấn chấn hẳn, 
thấy trời vẫn chưa tối, liền cầm cung và Phi lai cốt ra chỗ mấy cây khô gần hang động luyện tập. 
Sói Út vềnh tai lên, ngẩng đầu nhìn ngó một lúc, rồi cũng gượng dậu, ngáp dài mấy cái chạu 
đuổi theo gã. 


Ngày hôm sau, buổi hoàng hôn, sau một ngày tuần tra lãnh địa và luyện tập sử dụng vũ khí mới, 
Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng phát hiện Sói Út thường ngàu 
sớm đã bổ nhào đến bên cạnh mình giờ vẫn chẳng thấy đâu. Trác Mộc Cường Ba gọi mấy tiếng, 
nhưng không có hồi đáp, bèn nhổm dậy nhìn ngó, liền trông thấy Sói Út đang nhìn vẻ phía sát 
với chân núi bên trong bình đài, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng. Không chỉ có vậy, Sói Cả và Sói 
Hai cũng đang nhìn về hướng ấu. 


Dừng chân nhìn về phía đó chừng một hai phút, Sói Út chừng như bị thứ gì đó thu hút, vẻ mặt 
lấy làm thỏa mãn lắm, hăm hở chạy lên trước, nhưng lại bị Sói Cả đè xuống. Đồng thời, Trác 
Mộc Cường Ba lại nghe Sói Cả nói: “A U Chang, trông chừng Sói Hai.” Trác Mộc Cường Ba 
liên bật người lên, quả nhiên, Sói Hai cũng có vẻ nôn nao muốn xông về phía đó. 


Gã vội ôm lấu cổ Sói Hai, cảm thấy con sói đang vùng vằng hất mình ra, lại còn dùng sức rất 
mạnh. Sói Cả hất mạnh đầu, khịt khit mấy tiếng, rồi lại không ngừng phát ra âm mũi, tựa hồ 
đang chống cự lại thứ gì đó. Trác Mộc Cường Ba thực sự không nhận ra có gì khác biệt, trong 
bụng thầm nhủ: “Lẽ nào chúng ngửi thấy mùi gì lạ?” 


Sói Út xưa nay vốn rất ngoan ngoãn, nhưng lần này lại không chịu nghe lời Sói Cả, nằng nặc 
đòi chạy về phía kia. Sói Cả gầm lên giận dữ, húc Sói Ut ngã vật ra đất, đè lên mình nó, phát ra 


Trang 2.244/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


những âm thanh đầu uụ hiếp. Sói Út bất mãn, bắt đầu phản kích. Cùng lúc ấy, Sói Hai cũng bắt 
đầu lộ ra vẻ hung hãn với Trác Mộc Cường Ba, mép trên vềnh lên, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, 
vừa ra sức lao về phía trước, lại vừa gầm gừ đe dọa, như thể nói với Trác Mộc Cường Ba: “Còn 
cản tôi nữa là không khách khí gì nữa đâu đấy!” Trác Mộc Cường Ba thầm giật mình, vội vàng 
xòe bàn tay to bè ra, bóp chặt cái miệng dài của Sói Hai lại. Sói Hai cứ “khot khọt khọot” liên 
hồi, vùng vằng lắc đầu thật mạnh hòng thoát ra. 


Cũng may biến cố đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ giây lát sau, Sói Hai và Sói Út không phản 
kháng nữa. Sói Cả đầu Sói Út đang quấn lấu nó sang một bên, Sói Út liền cúi đầu cụp đuôi đi 
theo sau; Sói Hai cũng bình tĩnh trở lại, cựa quậy chui ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, 
nhưng vẫn ngước nhìn về phương hướng khi nãy, tựa như còn lưu luyến không rời. 


Sói Cả gảm lên một tiếng, dẫn theo Sói Út và Sóới Hai chạu ra bờ sông, vừa uống nước vừa 
ngâm mũi xuống. Sói Út và Sói Hai cũng làm theo, Sói Cả lại đột nhiên ngẩng đầu, dùng móng 
vuốt ấn đầu hai em xuống dòng nước lạnh buốt, chừng như muốn chúng tỉnh táo lại, kế đó, lại 
gắt gỏng quát tháo một hồi. Sói Út và Sói Hai đứng khép nép cúi đầu, tựa như cũng biết mình 
phạm sai lảm. Một lúc sau, ba anh em sói xám lại cùng ngầng đầu lên, có điều lần nàu, Sóới Út và 
Sói Hai không di chuyển về phía ấu, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thèm thuồng nuối tiếc. 


Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng ánh mắt chúng, nơi đó ở trên thượng nguồn con sông, 
trong lòng không khỏi lấy làm thắc mắc, nhìn bộ dạng của ba anh em sói xám, tựa hồ trong 
không khí có thứ gì đó đang ùa tới đây như những đợt sóng. Thứ này rất có sức hấp dẫn với lũ 
sói, nhưng Sói Cả lại có vẻ rất sợ hãi. Khả năng lớn nhất là, có Thao thú sư đang gọi sói, nhưng 
sao lại thế được chứ, với tốc độ của bọn Merkin, lúc này sợ rằng đã đến Bạc Ba La thần miếu 
hoặc là đang tìm đường rời khỏi Shangri-la này rồi, lẽ nào là... người Qua Ba? 


Sói Cả cẩn trọng lắc lắc đầu, nheo mắt, tựa như nhớ lại kú ức gì đó. Sói Út lại gần cọ cọ vào 
chân Trác Mộc Cường Ba, nó vẫn rất muốn qua đó xem sao, hiểm nỗi Sói Cả không đồng Ú, 
Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng có cách nào. 


Soares cũng khá mất công mới xuống khỏi khối đá cao hình thành từ dung nham chồng chất, 
đám lính đánh thuê bên dưới lưng đeo ba lô, xếp thành hàng lối, chờ đợi y lên tiếng. Soares nói: 
“Không được, chỗ này khuất gió, chất thông tin của tôi không tản ra được, chúng ta phải vòng 
qua nó rồi mới tìm chỗ cắm trại.” 


Đám lính đánh thuê ở gần làu bàu phàn nàn mấy tiếng, Merkin lạnh lùng vung tay lên, cả bọn lại 
tiếp tục tiến bước. Trời vẫn còn sáng, đi thêm một lúc nữa, hai mắt Soares sáng bừng, những 
dòng nước nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng lớn hơn, chảy quanh co dọc theo triển đá. 


Đám lính đánh thuê cũng phát hiện ra dòng nước rộng khoảng gần một mét đó, ai nấu cả mừng, 
vội lấu đồ đựng nước chạy đến. Merkin và Khafu chấn chỉnh đội ngũ, ra lệnh cho cả đám quay 
trở lại, sau đó để mỗi tổ phái ra hai người đi lấu nước. Merkin hỏi Soares: “Anh xem, cắm trại ở 
đây được không?” 


Soares cười cười đáp: “Dòng nước này nhất định là chảy từ trên cao xuống thấp, nếu tôi đoán 
không sai, chắc rằng nó không phải chỉ mới hình thành được dăm bữa nửa tháng, mà sợ rằng đã 
có từ lâu rồi, hoặc là, từ xưa đến nay vẫn luôn có một dòng nước như thế này ở đâu.” 


Thấy Merkin chau mày, Soares lại giải thích thêm: “Nơi nào có nước, tự nhiên sẽ có thực vật 


Trang 2.245/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sinh trưởng, có thực vật sinh trưởng, nói không chừng sẽ có sinh vật tụ tập, mà ở nơi có sinh vật 
tụ tập, chắc chắn sẽ có sói! Sau khi tới đây, tôi vẫn chưa thấy sinh vật sống nào, nhưng nghe 
tiếng sói hú, tôi dám khẳng định, chỉ cần đi dọc theo dòng nước này, nhất định sẽ có phát hiện.” 


Khafu lắm bầm nói: “Tiếp tục đi nữa thì trời tối mất.” 


Ánh mắt Soares thoáng hiện lên vẻ hân hoan: “Đi thêm một đoạn nữa thôi.” Khó khăn lắm ụ 
mới phát hiện ra nơi có thể xuất hiện sinh vật, nói thế nào cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi. 


Merkin đối chiếu lại thời gian, rồi gật đầu nói: “Được, đi thêm nửa tiếng nữa, đến lúc đó dù có 
phát hiện hay không, chúng ta cũng hạ trại thôi.” Y liếc thấy ánh mắt đây vẻ không cam chịu 
của Soares, liền lên tiếng khuyên giải: “Mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai đi tìm cũng 
vậy thôi. Anh nói xem, đi hướng nào đâu?” 


Soares quay sang Nhạc Dương hỏi: “Đi xuôi dòng nước này sẽ đến đâu?” 


Nhạc Dương đáp: “Dựa theo tình hình thực địa và phân tích của máy tính, đi xuôi dòng nước sẽ 
đến mép của tầng bình đài thứ ba, còn đi ngược dòng thì không rõ lắm, đoán rằng địa hình phía 
trước còn phức tạp hơn một chút.” 


Soares liền bảo Merkin: “Chúng ta đi ngược dòng, nhưng tốt nhất cũng phái thêm một nhóm 
nhỏ xuống hạ du trinh sát xem sao. Chỗ này còn cách mép bình đài bao xa?” Câu cuối cùng, là 
để hỏi Nhạc Dương. 


Nhạc Dương nói: “Chắc không xa lắm, cả ngày hôm nay chúng ta đều đi ra phía đó mà, chắc 
chỉ còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến mép bình đài, cũng có thể xa hơn một chút, nhưng 
không nhiều lắm đâu.” 


Soares gật gật đầu với Merkin. Merkin liền lệnh cho Khafu điều ra một tổ lính đánh thuê, chọn 
những tên có năng lực quan sát, phản ứng nhanh nhạy, chỉ mang theo hành trang gọn nhẹ ởi 
xuôi dòng thăm dò tình hình. Soares còn bổ sung thêm: “Bảo với chúng nó, chúng ta sẽ cắm 
trại ở ven dòng nước, chúng chỉ cần men theo dòng nước là sẽ không bị lạc đường. Nhưng tuyệt 
đối không được đi xa khỏi dòng nước trên năm trăm mét.” 


Khafu nhận lệnh, liền đi sắp xếp nhân thủ. Nhạc Dương cũng xin đi, nhưng Merkin chỉ cười nhạt 
bảo: “Chuyện vặt vãnh này, cậu không cần đi làm gì.” 


Tiếng sói 


Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám trở về hang động, hôm nay chắc là cả bọn có thể 
ngủ ngon một giấc rồi, buổi đêm không cần đi săn, dù sao thì mấy ngày nay gã và ba con sói 
đều đã ăn no nê, vả lại trong lãnh địa cũng rất yên bình, ngoài con thằn lằn khổng lồ đột ngột 
xông vào hôm đó, nơi đâu không có sinh vật nào có thể uụ hiếp được bọn họ. Chẳng những vậu, 
kho lương thực dự trữ cũng còn đầy, đàn hươu lớn kia xem chừng đã bị gió tuyết chôn chân bên 
bờ đầm nước, chưa đến mùa xuân sang năm khi tiết trời ấm áp lại, bọn chúng sẽ không rời khỏi 
nơi đó. 


Trong hang, Trác Mộc Cường Ba hỏi Sói Út: “Hôm nay, xảu ra chuyện gì vậu?” Đồng thời, gã 
chun chun mũi, làm ra vẻ như ngửi thấy gì đó, rồi ngoảnh đầu về hướng bọn chúng chăm chú 
nhìn lúc nãy. Sói Ut thoáng nghĩ ngợi, rồi nói nhanh bằng tiếng sói: “Món ngon, ăn.” Vừa nói, 


Trang 2.246/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nói vừa há miệng, bộ dạng như sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi vậu. 


Sói Cả cũng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó, liên tiếp nhắc đi nhắc lại ba lần. Trác Mộc 
Cường Ba ghép mấy âm tiết lại với nhau, đại khái cũng hiểu được ý của Sói Cả: “Cạm bẫy, thức 
ăn nguy hiểm... hay là, tín hiệu nguy hiểm?” 


Lúc nàu, Sói Hai tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó, phóng vút tới trước mặt Sói Cả, thấp giọng 
gầm gừ hỏi gì đó, Sói Cả gật đầu liên tục. Sói Hai có vẻ vẫn không tin, cãi lại mấy câu, chỉ thấy 
Sói Cả trừng mắt một cái, rít lên những tiếng nghiêm khắc. Trác Mộc Cường Ba nghe không 
hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của Sói Cả, rất có phong thái của bậc trưởng bối đang giáo huấn con 
trẻ: “Tự quay về mà phản tỉnh lại đi!” 


Sói Hai tựa hồ chìm vào trầm tư, nằm bò ra đất giả vờ ngủ, nhưng rồi lại nghiêng mình trằn 
trọc, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, như thể đã xác định điều gì đó, rồi nó quay sang cảnh 
cáo Sới Út hai câu. Câu trước Trác Mộc Cường Ba không hiểu, chắc là bảo Sói Út quên cái mùi 
hấp dẫn kia đi, nhưng câu sau thì gã biết, ý Sói Hai là: “Đừng có lại gần!” 


Ở chung với ba anh em sói xám một thời gian khá dài, trình độ tiếng sói của Trác Mộc Cường 
Ba đã có thể nửa nghe hiểu nửa suy đoán. Thông qua quan sát và phân tích, gã cho rằng những 
gì giáo sư Phương Tân dạy mình trước đây là chính xác, ngôn ngữ của loài sói đã hình thành một 
hệ thống quy phạm đến mức khiến người ta phải kinh hãi, chứ không phải như tuyệt đại đa số 
những nhà nghiên cứu về loài sói vẫn ra rả bảo rằng, sói chỉ biết vài kiểu phát âm đơn giản, biểu 
đạt những ú cơ bản nhất. Dùng lời của giáo sư Phương Tân để giải thích sự sai lệch này, chính 
là: “Những nhà `sói học' ấy vốn chưa từng sống chung với sói bao giờ, hiểu biết của họ về mô 
thức hành vi của loài sói, có lẽ còn chẳng bằng một vài dân tộc thiểu số cổ xưa, kết luận của họ, 
về cơ bản chỉ là những suy đoán về loài sói đứng trên lập trường của loài người mà thôi. Còn 
những học giả về sau, lại dựa trên suy đoán của người đi trước, tiếp tục đưa ra những suy đoán 
sâu hơn một bước nữa, trong đó không khỏi bao hàm nhiều bình luận thiếu khoa học, hạ thấp 
trí thông minh của loài sói, mà đề cao trí tuệ con người.” 


Giống như Trác Mộc Cường Ba đang quan sát lúc này, trình độ giao lưu bằng ngôn ngữ của ba 
anh em sói xám gần như không kém một người trưởng thành khỏe mạnh, bọn chúng có thể 
miêu tả lại một cách chuẩn xác một sự vật mình trông thấu, hoặc mùi vị nào đó mình ngửi được, 
vả lại còn mang theo cả sắc thái tình cảm nữa. Áng chừng, về tổng thể thì số lượng từ vựng 
không thể nhiều bằng con người, nhưng đó là vì tuổi thọ của sói không dài như con người, vả lại 
chúng cũng không có khả năng ghi chép, vì vậy không cần đến một số cách thức diễn đạt phức 
tạp, mà chỉ cần biểu đạt ú tứ của mình rõ ràng là đã đủ lắm rồi. 


Trước mắt, Trác Mộc Cường Ba vẫn đang trong giai đoạn học tập, gã đã nắm bắt được một số 
từ vựng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chẳng hạn như “con môi”. Theo cách nói của ba anh em 
sói xám, con mồi lại chia làm mấy loại, lần lượt là “ngon”, “bữa lớn”, “con mồi bình thường”, 
“thức ăn”, “nhét đầu bụng” và ăn được..., ngoài ra còn có một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể 
như “cây”, “đá”, “đánh dấu đường”, “nước”... 

Bọn chúng thậm chí còn có thể biểu đạt ý một cái câu hay là một khu rừng thông qua ngữ điệu 
dài hay ngắn. Còn về con số, ban đầu Trác Mộc Cường Ba cho rằng đó là điều không thể, 
nhưng dần dần gã phát hiện ra, ba anh em sói xám còn biết đếm nữa. Đây rõ ràng là năng lực 
chỉ có ở trình độ văn minh tiến hóa tương đối cao. Để làm rõ cách biểu đạt của ba anh em sói 


Trang 2.247/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


xám với các con số, Trác Mộc Cường Ba đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mới phát hiện, 
bọn chúng chỉ dùng ba loại âm tiết để biểu đạt con số, lần lượt là một, năm, mười, dựa vào số 
lần lặp lại của âm tiết để biểu đạt số lượng chính xác, nhiều nhất là hai âm “mười” phát ra liên 
tục, tức là một trăm; khi chúng phát ra ba âm “mười”, tức là có ý nhiều không đếm hết được. 


Đối với đồng loại, chúng chia ra làm ba kiểu khác nhau, Trác Mộc Cường Ba lú giải theo quan 
hệ của loài người, thì có thể gọi tương đương với “người nhà”, “kẻ địch” và “kẻ độc hành vãng 
lai”. Kẻ độc hành có thể lôi kéo được, còn kẻ địch thì chỉ có chiến đấu hoặc rút lui. Những động 
vật ăn thịt to lớn mà chúng không thể đơn độc đối phó cũng được liệt vào dạng kẻ địch. Vẻ 
phần các động từ cơ bản nhất thì Trác Mộc Cường Ba còn nắm được nhiều hơn danh từ, trong 
quá trình theo ba anh em sói xám ởi săn bắt, gã đã học được không ít từ mới, như là “bám 
theo”, “nằm im bất động”, “vòng sang hai bên”, “đánh lén”... Những phát âm biểu thị sắc thái 
tình cảm và một số từ ngữ trừu tượng, thì Trác Mộc Cường Ba đành phải dựa vào ngôn ngữ cơ 
thể cùng nét mặt và ánh mắt của lũ sói để suy đoán, nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc, 
cộng với tri thức của bản thân, gã tự nhận thấy, suy đoán của mình cũng đúng được đến tám 
chín phần. 


Giống như chuyện hôm nay vậy, rõ ràng bọn sói bắt được trong không khí một luồng thông tin 
nào đó mà Trác Mộc Cường Ba không thể cảm tri, đồng thời bị thứ đó hấp dẫn, nhưng Sói Cả 
dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy mới bảo Trác Mộc Cường Ba cùng mình ngăn 
Sói Út và Sói Hai lại. Sau đó, Sói Hai nhớ ra gì đó, tranh luận với Sói Cả một hồi, cuối cùng 
cũng tỉnh ngộ. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại một lượt toàn bộ diễn biến đó, cho rằng lý giải của 
mình như vậy là chính xác rồi, nhưng gã lại đột nhiên phát hiện ra trong suy luận của mình có 
điểm mâu thuẫn. Nếu thứ mùi kia gây nguy hiểm cho lũ sói, vậy thì đó hẳn không thể nào là 
cách người Qua Ba dùng để triệu gọi sói được. Bởi trong ý thức của Trác Mộc Cường Ba, người 
Qua Ba và sói là hai tổn tại bình đẳng. Còn sự việc ngàu hôm nay, lại rất giống như có người 
đang dùng thuốc để thu hút và khống chế lũ sói. Nếu tiền để này thành lập, vậy thì kẻ có thể 
làm được điều ấy, ngoại trừ người Qua Ba ra, chỉ có thể là tên Thao thú sư áo đen bên cạnh 
Merkin mà thôi! Nhưng nếu vậy, thì lại mâu thuẫn với logic của chính gã, theo lý, dẫu một ngày 
Merkin chỉ đi được mười câu số, thì cũng đã đến được Bạc Ba La thần miếu từ lâu rồi. Nhưng so 
sánh hai giả thiết với nhau, Trác Mộc Cường Ba nghiêng về giả thiết trước hơn, bởi bất luận là 
trong các tư liệu gã nắm trong tau, hay nghe được từ phía pháp sư Á La, giữa người Qua Ba và 
sói, đều không thể tồn tại quan hệ lệ thuộc chi phối, hai bên chỉ cùng hợp tác, cùng sinh tổn mà 
thôi. 


Trên cơ sở suy nghĩ đó, một cách rất tự nhiên, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu ngẫm nghĩ vẻ 
nguyên nhân sai lệch của logic kia. Nếu bọn Merkin vẫn chưa đến được Bạc Ba La thần miếu, 
thậm chí còn đang ở phía sau lưng mình, vậy thì, nguyên nhân là do đâu? Trác Mộc Cường Ba 
lập tức nghĩ ngay đến cách giải thích duy nhất... bọn chúng bị lạc đường! 


Trác Mộc Cường Ba nhớ ra phương pháp tìm đường của Mật tu giả mà Lữ Cánh Nam dạy mình, 
không có phương pháp đặc biệt ấu, đi giữa chốn sương mù mờ mịt phủ kín trời đất này, đích 
thực khó mà tìm được phương hướng chính xác; nhưng chẳng phải đối phương có lũ sói dẫn 
đường đó sao? Có sói dẫn đường còn đi lạc được ư? Trác Mộc Cường Ba đưa ra mấy giả thiết 
khác nhau: một, mấy con sói đó đã chết. Lúc bấy giờ, khi bọn sói tấn công, Trác Mộc Cường Ba 
chưa thể nhìn ra được tuổi của chúng, có lẽ là chết tự nhiên, cũng có lẽ là chết do bị thương... 
Lữ Cánh Nam mạo hiểm đột nhập vào doanh trại của Merkin, nói gì thì nói cũng không thể nào 


Trang 2.248/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngọc nát hương tan trong âm thầm lặng lẽ như thế; thứ hai, lũ sói đã chạy đi mất, năng lực 
khống chế của tên Thao thú sư kia không cao như gã tưởng tượng, nếu việc hôm nay cũng là tác 
phẩm của hắn, vậu chẳng phải ba anh em sói xám đã biểu hiện ra sự kháng cự đấy sao? Lũ sói ở 
Shangri-la này tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng khống chế được. Phải rồi! Chính vì lũ sói 
đã chạy mất, nên tên Thao thú sư kia mới liên tục triệu gọi, hụ vọng có thể tìm được những con 
sói khác đến dẫn đường! 


Nghĩ tới đây, lòng Trác Mộc Cường Ba bỗng dấy lên một đợt sóng, đúng là vậy rồi, những kẻ 
địch mà gã cho rằng đã sớm cao bay xa chạy sau khi lấy được kho tàng ở Bạc Ba La thần miếu, 
không ngờ vẫn luôn quanh quần đi vòng vòng ở phía sau. Nếu đúng là vậu, tiếng hú mấy ngàu 
trước và hôm qua của gã, há chẳng phải là chỉ đường cho bọn chúng hay sao? Chúng đến đây, 
không phải chuuện ngẫu nhiên, mà là lần theo tiếng hú đó! Ý nghĩ ấu vừa xuất hiện trong đầu, 
Trác Mộc Cường Ba lập tức giật mình kinh hãi, mô hôi lạnh túa ra. Gã vội nhồm người ngồi dậu, 
phát hiện ra ba anh em sói xám cũng chưa ngủ, con nào con nấy đều trợn cặp mắt màu vàng 
cam nhìn ra ngoài cửa hang động. Sói Cả gầm gừ cảnh cáo, bảo Trác Mộc Cường Ba chớ nên 
manh động. Gã cũng biết có chuyện, bèn thả lỏng cơ bắp, hơi thở cũng chậm lại, dẫn dân, chỉ 
thấy bốn bề đều tĩnh lặng như tờ. 


Một lúc sau, Sói Cả quay sang phía Trác Mộc Cường Ba và hai con sói kia dặn dò: Ở yên trong 
hang, tôi ra ngoài xem thử. Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra chạm vào ngấn cổ Sói Cả, thấy nó 
ngoảnh đầu lại, gã liền nói bằng tiếng sói: “Tao cũng đi.” 


Sói Cả nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường Ba, gã liền vận dụng phương pháp Mật tu của Lữ 
Cánh Nam truyền dạy, hơi thở chậm lại, kéo dài, các lỗ chân lông trên cơ thể đều đóng kín, 
nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ cân bằng với môi trường xung quanh. Sói Cả ngẫm nghĩ một 
chút, rồi gật đầu đồng ú, sau đó lại cảnh cáo Sói Út và Sói Hai không được chạy lung tung, xoa 
đầu đi ra khỏi hang. Trác Mộc Cường Ba cũng lẳng lặng đi theo sau. 


Merkin nhìn đồng hồ, nói với Soares: “Hết thời gian rồi.” 
Soares giơ ngón tay trỏ lên, nói: “Suụt... lắng nghe đi.” 


Nhạc Dương tập trung lắng nghe, đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy dồn về một chỗ, vậu thì, 
trong màn sương mù kia nhất định là có hồ nước khá lớn rồi; kế đó, anh lại nghe thấy tiếng gió 
thổi lá rụng, đằng trước có rừng cây, diện tích không nhỏ; cuối cùng, dường như anh còn nghe 
thấy tiếng móng quốc gõ xuống đất, sinh vật gì nhỉ? Thể tích khá lớn, trọng lượng cũng không 
phải nhẹ, bộ móng quốc, chắc là sinh vật ăn cỏ rồi. 


Merkin nói: “Phía trước có gì à?” 


Khafu không nén nổi sự kích động trong lòng, lập tức ra lệnh: “Chuyển sang chế độ nhìn bằng 
kính hồng ngoại, tiến lên.” 


Không lâu sau, đội ngũ đi đầu vắng lại âm thanh kích động: “Thấy rồi! Nhiều lắm!” 
Merkin giơ một tay lên, Khafu liền hạ lệnh: “Dừng bước, ẩn nấp, trinh sát.” 
Soares xoa xoa đầu ngón tay cái, chậm rãi nói: “Không phải sói.” 


Merkin liền quay mặt qua: “Nhạc Dương.” 


Trang 2.249/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Nhạc Dương đáp ngay: “Là hươu, số lượng khoảng bốn mươi đến năm mươi con, rất lớn, từ 
chân đến vai cao khoảng trên hai mét. Không phát hiện có gì uy hiếp, lặp lại, không phát hiện 
ra có gì uụ hiếp.” 


Merkin nở một nụ cười hiếm hoi, nói: “Cuối cùng cũng tìm được chỗ cắm trại rồi.” 


Soares cũng không giấu nổi sự kích động trong lòng: “Gần đây nhất định có sói. Nhạc Dương, 
dẫn mấy người cùng tôi đi xung quanh kiểm tra, Max...” 


Chỉ thấu Max cười gượng gạo nói: “Tôi... tôi thực sự không đi nổi nữa rồi.” 


Soares “hừ” mạnh một tiếng, đang định nói gì đó, đã thấy Nhạc Dương nhanh nhẹn chạy đến, 
mọi thứ đều đã sẵn sàng. Soares chẳng buồn phí lời với Max nữa, vẫy vẫy gọi Nhạc Dương, rồi 
lập tức xuất phát. 


Soares hỏi: “Cậu có thể tìm được đường quay lại trong phạm vi bao xa?” 


Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát, đoạn trả lời: “Trường hợp bình thường, trong khoảng hai cây số 
sẽ không bị lạc đường, nếu bọn họ đốt lửa hoặc dùng phương thức chiếu sáng để giữ liên lạc, 
trong khoảng năm cây số cũng không thành vấn đê.” 


Soares gật đầu nói: “Lấy doanh trại làm trung tâm, bán kính tìm kiếm năm cây số, cậu dẫn 
đường đi.” 


Trác Mộc Cường Ba và Sói Cả rời khỏi hang động, tiến về phía rìa bình đài. Sói Cả sắc mặt âm 
trầm, dọc đường không ngừng hít ngửi tìm kiếm, đột nhiên vềnh tai lên hướng sang hai bên, nói 
với Trác Mộc Cường Ba: “Nằm xuống!” 


Một người một sói núp sau một đống đá lổn nhổn, Trác Mộc Cường Ba lờ mờ nghe thấy tiếng 
nước chảy, biết chỗ này đã rất gần dòng nước kia rồi, áng chừng khoảng chưa đến hai trăm 
bước, chỉ là sắc trời đã dần tối, với thị lực của gã thì không thể nhìn tới tận đó được. Sói Cả ghé 
mắt vào giữa khe đá, không biết là đã phát hiện được gì rồi. 


Rất nhanh sau đó, Sói Cả rụt đầu lại, thì thầm “gừ gừ” nói với Trác Mộc Cường Ba: “Có mười 
vật thể chuyển động, hai chân, giáp dàu, men theo bờ sông.” 


Trác Mộc Cường Ba sớm đã tính toán trong lòng, ghé mắt nhìn qua khe đá, quả nhiên, có mười 
tên lính đánh thuê lưng đeo ba lô hành quân, tay cầm vũ khí đang men theo mép nước chầm 
chậm đi tới, nhưng không ai chú ý đến hướng gã và Sói Cả đang ẩn náu. Khi bọn lính đánh thuê 
tới gần, Trác Mộc Cường Ba và Sói Cả đều nín thở, áp thân sát vào tảng đá. Gã dường như 
nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa. 


Một lúc sau, Sói Cả leo lên đỉnh đống đá, xem chừng bọn lính đánh thuê đã đi xa rồi. Nó cúi đầu 
nhìn Trác Mộc Cường Ba, rõ ràng đã nhận ra, những sinh vật mới đến này có cấu tạo cơ thể rất 
giống với A U Chang mà nó quen biết. Vì vậy, Sói Cả cất tiếng hỏi: “Người nhà?” 


Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, khẽ rít lên: “Kẻ địch!” Ánh mắt Sói Cả liên ánh lên vẻ hung 
hãn. 


Trác Mộc Cường Ba không biết Sói Cả đang nghĩ gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông 
thấy đám lính đánh thuê đó, mạch tư duy của gã đã bắt đầu trở nên rối loạn. Mấy tên này đi 


Trang 2.250/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


men theo mép nước, nhìn vũ khí trang bị của chúng, rõ ràng là một nhóm nhỏ có nhiệm vụ 
trinh sát. Giữa màn sương mù thế này, bọn chúng tìm kiếm gì chứ? Đương nhiên là sói rồi! 
Tiếng hú thiếu cần trọng của gã cuối cùng vẫn dẫn dụ bọn chúng đến đây rồi. Vậy phía trước, 
liệu có còn nhiều người hơn nữa? Nhưng phía trước kia là... kho lương thực của gã và ba anh em 
sói xám! 


Sói Cả xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên trở nên nôn nao bất an. Trác Mộc Cường Ba thầm 
giật mình đánh thót, trong không khí truyền đến âm thanh hay mùi vị gì bất tường mà có thể 
khiến Sói Cả cũng trở nên hung hăng như thế? Gã hiểu rằng, rất có thể, suụ nghĩ tồi tệ nhất của 
mình đã trở thành hiện thực rồi. 


Soares và Nhạc Dương tìm kiếm được nửa chừng, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ râm ran, Nhạc 
Dương lập tức biết ngay, một trận đồ sát đã mở màn. Đám lính đánh thuê đã bức xúc lâu ngày, 
cuộc đi săn nàu sẽ biến chúng thành một lũ ác ma; Merkin là một sĩ quan chỉ huy tài tình, ụ sẽ 
lợi dụng cơ hội này để bọn lính đánh thuê phát tiết hết những bức bối dồn nén lâu nay. Chỉ đáng 
thương cho những con hươu cao lớn ấu, tuy anh không dám khẳng định đó có phải là một loài 
sinh vật đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài hay không, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm hoi, 
nếu giáo sư Phương Tân ở đây, chắc chắn ông sẽ đau lòng lắm, đội trưởng Hồ Dương thể nào 
cũng lớn tiếng rủa xả, đòi xông đến ngăn việc giết chóc đó lại. 


Mới đầu Soares cũng không để ý lắm, về sau nghe tiếng súng nhỏ dần, y đột nhiên giật mình 
phản ứng, lớn tiếng quát: “Không ổn! Chúng ta mau quay lại!” 


Nhạc Dương hiếu kỳ nhìn Soares, Soares lắc đầu nói: “Lũ sói không bao giờ ăn hết toàn bộ con 
mồi trong một lần săn, bọn chúng sẽ vâu bắt một cách rất có kế hoạch, nếu lũ hươu vẫn còn ở 
đó, nói không chừng, chúng ta còn có thể ngồi một chỗ đợi sói đến, nếu Ben ra lệnh giết hết lũ 
hươu, tôi sợ là sói sẽ không đến nữa đâu!” 


Nhạc Dương thầm nhủ: “Giờ mới quay lại thì cũng muộn quá rồi.” 


Soares cũng hiểu khả năng sát thương của vũ khí trong tay đám lính đánh thuê lớn tới chừng 
nào, luôn miệng làu bàu: “Hồng bét, hỏng bét”, lúc đầu chỉ mải đi tìm sói, không ngờ lại quên 
mất cả quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi thức ăn. 


Khi bọn Nhạc Dương cuống cuồng trở lại được chỗ đầm nước, từ đằng xa đã trông thấy ngọn lửa 
bốc cao rợp trời, tựa như muốn thiêu đốt cả núi non vậy. Cuộc chém giết sớm đã kết thúc, trước 
mỗi căn lều đều có bảy tám đống lửa lớn, đám lính đánh thuê cười đùa âm ï, kéo theo những cái 
xác hươu đẫm máu ởi qua đi lại, vẻ thỏa mãn chảy tràn trên gương mặt, ánh lửa hắt lên, trông 
tên nào tên nấu cũng cực kỳ dữ tợn. Xung quanh đâu đâu cũng thấy những mảnh xác hươu nằm 
lăn lóc, đá núi và đầm nước đều bị máu nhuộm thành một vệt đỏ ghê rợn. Một tên lính đánh 
thuê tay cầm đồ chứa nước, bảy tám tên khác kéo một con hươu chưa chết treo ngược lên, máu 
từ cổ nó chảy ra như suối. Nhìn con hươu co giật liên hồi, lũ lính đánh thuê cười lên hô hố, mặt 
tươi như hoa. Soares còn chưa kịp quát lên, đã thấy tứ chỉ con hươu ấy cứng đờ ra, đầu ngoẹo 
xuống. Mấy gã lính đánh thuê khát máu liền rút dao, hò nhau lột da xẻ thịt nó ra. 


Đám lính đánh thuê đi theo Nhạc Dương và Soares thấy cảnh ấu, đều hưng phấn chạy ào về tổ 
của mình, lập tức tham gia xẻ thịt nướng thịt. Những tên ở lại hào hứng kể lại bọn chúng đã bao 
vâu thế nào, rồi thống khoái xả súng thế nào... cho đám đi trinh sát không được tham gia săn 
hươu. 


Trang 2.251/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares tìm thấu Merkin, hai người dường như đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Nhạc Dương thì 
đến chỗ Max, hắn ném cho anh một cành cây đã vót nhọn, cười lớn nói: “Nhạc Dương, nướng 
thịt ăn!” Kế đó, lại ném qua một cái đùi hươu to tướng. Nhạc Dương đưa cả hai tau ôm mà vẫn 
phải loạng choạng lùi lại mấy bước. Max và đám lính đánh thuê cười hô hố. Những đống lửa san 
sát cháu hừng hực, ánh lên nhuộm đỏ cả màn đêm, đống nào cũng rất lớn, lâu lắm mới được xả 
hơi một bận, nên bọn lính đánh thuê đã chặt hết cả cây xung quanh đem về làm củi đốt. 


Những giọt mỡ béo ngậy từ miếng thịt hươu thơm lừng chảy xuống, chưa chạm vào ngọn lửa đã 
hóa thành một làn khói xanh, mùi thịt lan tỏa khắp không gian, làm đám lính đánh thuê đều 
chảy hết nước miếng. 


Max vung vấu cành câu trên tau, khoe với Nhạc Dương, nước bọt bắn tung tóe: “Lúc đó, tôi phụ 
trách lỗ hổng ở mặt phía Tây, khi bọn hươu chạy đến, tôi với Bast, Billy xông lên trước tiên. Tôi 
không cần ngắm nghía gì... chẹp chẹp chẹp... ” 


“Lâu lắm rồi không được nghiền đã như vậy, lúc ấy tôi giơ súng lên, pằng pằng pằng... pằng 
pằng pằng... pằng pằng pằng...” 


“An thức ăn nén gần hai tháng, sắp quên cha nó mùi thịt nó như thế nào rồi...” 


Nghe Max kể chuyện, Nhạc Dương mới biết thì ra Merkin hạ lệnh cho đám lính đánh thuê hình 
thành vòng vây phía bên ngoài, sau đó mới bắn chết con hươu đầu đàn, đàn hươu không còn 
thủ lĩnh, liển hoảng hốt chạy tản ra. Lúc ấu, đám lính đánh thuê ở vòng ngoài có thể thỏa sức 
săn giết, mỗi tổ đều có địa bàn riêng, đội nào giết được hươu thì là của đội ấy. Thế nên, đám 
lính đánh thuê đều nghĩ đủ mọi cách để giết được nhiều hơn; những đống lửa kia cũng vậy, mỗi 
tổ đều tranh nhau chặt câu, muốn cho đống lửa của tổ mình sáng hơn, lớn hơn những tổ khác. 


“Giết hết lũ hươu, Soares muốn gọi sói cũng khó lắm đây.” Nhạc Dương điềm đạm nói. 


Max khinh khỉnh liếc sang phía Soares đang đứng, nói: “Mặc mẹ sói nhà hắn, lũ hươu này là do 
ông chủ bảo giết, ai dám nói không được chứ? Hùừ, gọi sói, tôi thấy hắn chẳng có cái tài cán ấu 
đâu!” 


Lúc này, tổ lính đánh thuê được phái đi trinh sát phía hạ du cũng quay lại, lớn tiếng nói mấy câu 
bâng quơ kiểu như “Không phát hiện có sói”, “Đã tìm kiếm kỹ lắm rồi”, sau đó trở về lều của 
mình cướp thịt tranh ăn, cười đùa huyên náo một chập. 


Trong hang sói, bầu không khí lại tĩnh lặng lạ thường, ba anh em sói xám và Trác Mộc Cường 
Ba đều trằn trọc khó ngủ. Trác Mộc Cường Ba biết, lũ sói đã phát hiện ra những thông tin mình 
khó có thể nhận biết, bọn chúng rất nôn nao, đến cả Sói Cả cũng trở nên bất an lạ thường. 
Nhưng sự bất an ấy không thể ảnh hưởng đến những kinh nghiệm nó dùng chính mạng mình để 
tích lũy bao năm nay. Nó giữ chặt ngoài cửa hang, nghiêm cấm Trác Mộc Cường Ba và Sói Hai, 
Sói Út ra khỏi nửa bước, cho đến khi trời sáng. 


Trang 2.252/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 36: Lối Ra - Gọi Sói 


Trác Mộc Cường Ba bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi, càng đi về phía trước, lại càng thấy 
ấm áp, chiếc áo khoác da hươu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường 
hầm tối đen này, rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi như thế nào nữa. Ba ngày sau, khi Trác 
Mộc Cường Ba để mình trần, bên dưới quấn váy da, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên đó, gã liền 
bất chấp tất cả xông ùa ra. Cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó... ánh sáng đó, là ánh mặt 
trời, một trăm phần trăm là ánh mặt trời. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một 
lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên! Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy? 


Ngày hôm sau, khi Sói Cả tránh sang một bên nhường lối ra khỏi hang động, Sói Hai và Sói Út 
lao vút ra ngoài, Trác Mộc Cường Ba tưởng bọn chúng định đến chỗ đầm nước xem sao, không 
ngờ, ba anh em sói xám chỉ dừng lại bên dòng nước, lại nhúng cả mũi miệng vào làn nước lạnh 
buốt. Bấy giờ, gã mới hiểu, thứ mùi vị trong không khí mà gã không thể cảm tri được hôm qua 
lại bắt đầu ảnh hưởng đến lũ sói, tên Thao thú sư kia đang gọi chúng, chỉ là lần này, có lẽ 
khoảng cách gần hơn, hướng gió thẳng hơn, nên ảnh hưởng đối với ba con sói cũng càng lớn 
hơn. 


Không lâu sau, Sói Hai hắt hơi mấy cái liền, lắc đầu thật mạnh rồi “tòm” một tiếng, nhảy thẳng 
xuống nước. Trác Mộc Cường Ba đang định kéo nó lên, lại chợt thấy Sói Cả khẽ gầm gừ, lông 
trên cổ dựng ngược, rồi cũng nhảy xuống theo. Dòng nước lạnh buốt khiến nó lập tức run lên 
bần bật. Chỉ có Sói Út là vẫn nhìn chằm chằm xuống nước, không dám nhảy xuống, nhúng chân 
xuống mấy lượt rồi lại thôi. Nhưng nó đứng trên bờ, chỉ giây lát sau là bắt đầu có cảm giác đầu 
nặng chân nhẹ, loạng choạng như kẻ sau, như thể bị một sợi dây vô hình buộc lấu, kéo về phía 
đầm nước. Sói Út đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt vô tội, tựa như muốn Trác Mộc 
Cường Ba giúp nó. Trác Mộc Cường Ba đành nghiến răng, ôm con sói lên, đặt xuống giữa dòng 
nước. Sói Út run lập cập, nhưng tinh thần hình như đã tỉnh táo hơn nhiều. 


Ba anh em sói xám thả mình trôi theo dòng nước, dường như muốn tránh xa thứ mùi kia, chỉ là 
nơi này đã rất gần đến rìa mép tầng bình đài thứ ba rồi, qua vài chỗ ngoặt, bọn chúng cũng 
không dám bơi tiếp nữa. Phía trước chính là mép bình đài, nếu đi nữa, sẽ bị dòng thác cuốn trôi 
xuống dưới. 


Khoảng hơn chục phút sau, Sói Cả lên bờ, sắc mặt tái xanh. Trác Mộc Cường Ba sớm đã đốt 
một đống lửa lớn, ba anh em sói xám đều rúc lại sát cạnh đống lửa, rùng mình vấu đi những giọt 
nước bám trên lông, rồi lại chạy mấy vòng xung quanh, hong khô thân thể, chưa kịp nghỉ ngơi, 
thứ mùi kia dường như lại bay đến. 


Suốt cả một buổi sáng, ba anh em sói xám phải kháng cự lại thứ mùi đó, có ba lần không thể 
không nhảy xuống nước, mỗi lần từ dưới nước lên bờ, Sói Cả lại ngước nhìn về hướng tỏa ra mùi 
hương đó, ánh mắt kiên nghị, rực lửa hận thù. 


Soares dùng hết bình thuốc cuối cùng, ủ rũ nhảy xuống khỏi đống đá lổn nhổn. Đối mặt với ánh 
mắt bình tĩnh của Merkin, y chỉ biết thất vọng lắc lắc đầu. Merkin khẽ mỉm cười. Thoáng sau, 
đám lính trinh sát tỏa đi các hướng nhanh chóng truyền tin về, đều không phát hiện ra dấu vết 


Trang 2.253/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nào của sói. Khafu lầm bẩm: “Hôm nay nghỉ lại đâu thêm một ngày à?” Y ngoảnh đầu nhìn lại, 
thấy vài tên lính đánh thuê đang rỗi việc lấy xương hươu ra ném nhau, còn đa phần nằm lăn lóc 
ngủ khi. 


Merkin không đáp, chỉ nhìn Soares hỏi: “Anh nói xem, Kahn?” 


Soares hiểu ú Khafu, đám lính đánh thuê này vốn chưa từng gặp lũ sói dẫn đường, có bao nhiêu 
người tin chuyện này cũng là một vấn đề, tính đến giờ, cả bọn đã vòng vèo trong khu vực sương 
mù che phủ này gần hai tháng trời, mà lần này vì đi tìm lũ sói, lại phải vòng thêm một quãng 
đường dài nữa, nếu cứ ở lại đâu mãi, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Biết thì biết vậy, nhưng ụ 
vẫn lạnh lùng nói: “Thủ hạ của anh, có một hai ngàu mà cũng không khống chế được hả?” 


Khafu lập tức nói: “Tôi cần biết thời gian chính xác, anh đưa ra thời hạn đi, rốt cuộc là bao 
nhiêu ngày nữa, chúng ta mới nhìn thấy bóng dáng lũ sói của anh? Như vậy, tôi cũng dễ ra lệnh 
cho đám thủ hạt” 


Soares sững người, đây chính là việc mà không thể nào khẳng định được. Y đưa mắt nhìn đám 
người nhàn rỗi vô sự ấy, trong lòng hiểu rất rõ, một khi nổi điên lên, đám lính đánh thuê này sẽ 
biến thành những sinh vật còn đáng sợ hơn đàn sói gấp bội. Y gọi Nhạc Dương đến, rồi hỏi: 
“Hôm qua chúng ta đã đi được bao xa? Ý tôi là, đường thẳng ấu.” 


Nhạc Dương kéo phéc mơ tuựa trên ba lô sau lưng Max, mở máy tính ra, nhập số liệu vào rồi 
đáp: “Theo thống kê của máy tính, ngày hôm qua, chúng ta đi được khoảng hai mươi cây số.” 


Soares khẳng định: “Âm thanh chúng ta nghe được hôm trước, nhất định chỉ trong khoảng hai 
mươi cây số, nơi nàu có một đàn hươu lớn như vậu, lũ sói không thể nào đi quá xa được! Chắc 
chắn là chúng hoạt động ở gần quanh đây. Phạm vi tìm kiếm hôm qua hẹp quá, tuyển cho tôi 
một đội, tôi muốn đích thân tìm kiếm thêm lần nữa.” 


Khafu nói: “Bao nhiêu người cũng có, nhưng anh định tìm kiếm bao lâu đây?” 
Soares ngấng đầu lên, trợn mắt nhìn Khafu: “Một ngàu hôm nay thôi!” 
Khafu gật gật đầu, không nói năng gì nữa. 


Merkin lạnh lùng nhìn hai người, không khí này rất không ổn, y rất không thích, không thể để 
mặc cho nó tiếp tục phát triển như vậy nữa, nhưng đối với hai người bạn cũ, y lại không thể đối 
xử như với đám lính đánh thuê kia được. Merkin bất giác hồi tưởng lại toàn bộ bộ máy của mình: 
Soares có thể khống chế động vật, muốn đến được thế giới Tu Di đầy rẫy quái thú hoành hành 
như trong sách cổ miêu tả ấu, nhất thiết không thể thiếu Soares được. Còn Khaltu lại là lực lượng 
ẩn giấu của ụ, là hậu thuẫn thực sự của y trong chuuến đi lần này, đội cảm tử trước đó chẳng qua 
chỉ là quân cờ dùng để mê hoặc đối thủ, bọn chúng đã được định sẵn là sẽ hụ sinh toàn bộ. Có 
Khafu và Soares trợ giúp, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành hành trình này. Vả lại, hai 
người nàu đã từng gặp mặt nhau, quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, 
một người vì báu vật ở Bạc Ba La thần miếu, một người vì muốn nghiên cứu kỹ năng điều khiển 
động vật sâu hơn, về mặt lợi ích cũng không tồn tại mâu thuẫn gì. Vậy mà, giờ đây chỉ vì một 
con sói, hai nhân vật lão làng ấy lại dùng lời nói mỉa mai công kích nhau như hai con gà chọi, rốt 
cuộc là đã nảy sinh vấn đề gì vậy? 


Merkin đang suụ nghĩ, lại nghe Soares nói: “Nhạc Dương, cậu cũng dẫn theo một tổ, chúng ta 


Trang 2.254/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


chia ra hai hướng tìm kiếm.” 
Merkin liếc nhìn Soares, ngạc nhiên nói: “Để Nhạc Dương ởi hả?” 


Soares gật đầu: “Không phải tôi không tin thủ hạ của Khafu, chỉ là việc tìm sói nàu, cần phải có 
một số tri thức chuyên nghiệp nhất định. Sói là loài động vật cực kỳ thông minh, ngoại trừ là 
một con sói chết, bằng không nó sẽ không ở một chỗ để anh tìm đâu, thông thường, anh chưa 
phát hiện ra nó, thì nó đã quan sát anh từ lâu rồi. Đặc biệt là trong sương mù dày đặc thế này, 
người nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậu tôi không định dẫn theo nhiều quá, chỉ cần ba 
người là đủ, nhưng nhất định phải là những tên nhanh nhẹn, cẩn trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng 
từng dạy cho Nhạc Dương một số cách thức tìm sói, cậu ta cũng giúp được một ta.” 


Merkin ngoảnh đầu nhìn Nhạc Dương, lại nói: “Cậu cần bao nhiêu người?” 


Nhạc Dương nói: “Năng lực tìm dấu vết lũ sói của tôi không bằng ông Soares, đành phải bổ 
sung bằng nhân số thôi, nhưng ông Soares cũng đã nói rồi, nhiều quá cũng không được, thôi 
thì... năm người vậu.” 


Merkin nhìn Nhạc Dương một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. 


Lúc Khafu dẫn Nhạc Dương và Soares đi tuyển người, Max ghé sát tai Merkin thì thảm: “Ông 
chủ, có cần tôi dẫn một nhóm ởi theo hắn không?” 


Merkin nổi giận quát: “Mày đi theo làm gì?” 


Max lấy làm nghi hoặc, thầm nhủ: “Xem thái độ của ông chủ, rõ ràng là không muốn Nhạc 
Dương một mình dẫn người đi trinh sát, lẽ nào mình đoán sai rồi?” 


Phía bên kia, Khafu đã chọn đủ người, Soares lấy ra một loại chất lỏng, pha loãng với nước, rồi 
đổ vào bình xịt phun sương, đồng thời nói với Nhạc Dương và bọn lính đánh thuê: “Giống như 
hôm trước, chỉ cần đi men theo hai bên bờ sông, quan sát trong khoảng năm trăm mét.” Sau 
đó, y lắm bẩm phân tích: “Nếu phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề, mà lũ sói cũng ở 
trong phạm vi ảnh hưởng, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở lũ sói thôi. Lũ sói ở đây kháng cự lại lời 
triệu gọi của ta, bọn chúng cố ý trốn đi rồi.” 


Nhìn chất lỏng Soares đổ vào bình phun sương, hai mắt Nhạc Dương sáng bừng lên. 


Merkin thân thiết mỉm cười với Nhạc Dương: “Cẩn thận đấu, hay là, cậu thay bộ đồ chiến đấu 
mới kia đi?” Sau khi Khafu nhảy dù xuống, liền lấy bộ đỏ chiến đấu liền thân đã chuẩn bị trước 
cho Nhạc Dương và Max, nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì mặc bộ đồ rằn ri cũ, mỗi một chỉ tiết 
nhỏ trên bộ trang phục này, đều là do anh và Trương Lập đích thân tuyển lựa, sắp xếp. 


Hai bàn tau Nhạc Dương vỗ vỗ lên bộ ụ phục đã giặt nhiều đến mức bạc màu, khe khẽ lắc đầu. 
Lần đầu tiên Merkin khuyên mặc bộ đồ mới anh cũng không lưu ú gì lắm, nhưng trải qua cả một 
thời gian dài, nếu vẫn chưa thể phát hiện ra bí mật bên trong bộ quần áo đó, thì Nhạc Dương đã 
không còn là Nhạc Dương nữa rồi. 


Soares liếc nhìn đống đá vừa đứng để thả mùi gọi sói, nói: “Hiện giờ tín hiệu mùi vẫn đang tiếp 
tục khuếch tán, nếu đúng là bọn chúng đang kháng cự lại, chắc hẳn phải ngâm mình trong nước 
lạnh; nếu như vậu cũng không thể phát hiện bóng dáng con sói nào, vậy thì chỉ có thể giải thích 


Trang 2.255/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


là lũ sói đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng rồi thôi, hoặc giả...” Soares nhìn sang phía Nhạc Dương 


tiếp lời: “Số liệu của máy tính có vấn đề. 


Nhạc Dương tự tin mỉm cười: “Máy tính chắc chắn không có vấn đề gì.” 


Af 3 


“Hụ vọng là thế.” Soares bắt đầu phun một thứ chất lỏng lên khắp người Nhạc Dương và đám 
linh đánh thuê, vừa làm vừa giải thích: “Mùi của thứ nàu có thể che giấu mùi trên người chúng 
ta, nếu khoảng cách đủ gần, nó có thể khiến khứu giác của lũ sói tịt mít giống như người vừa bị 
cảm nặng, như vậy thì đảm bảo rằng không ai bị sói phát hiện. Nhớ kợ, chỉ cần phát hiện và 
theo dõi, tìm được hang của chúng là tốt nhất, tuyệt đối cấm ra tay với chúng, bằng không sẽ 
phản tác dụng đó.” 


Dặn dò xong xuôi, Soares và Nhạc Dương chia làm hai đường, y đi nốt nửa quãng đường hôm 
qua còn chưa tìm hết, còn Nhạc Dương thì men dòng nước đi xuống hạ du. 


Nhìn theo hướng hai nhóm người biến mất, Khafu hỏi Merkin: “Chúng ta làm gì đây? 
Merkin đáp gãy gọn: “Đợi!” 
Khafu xòe hai tay, bộ dạng như muốn nói, anh muốn ra sao thì ra. 


Trác Mộc Cường Ba kéo một thân cây to bằng nắm tay trở lại bên dòng nước, nhìn ba anh em 
sói xám đang co ro bên đống lửa nhỏ, áy náy nói: “Gần đây hết cây rồi.” Vừa nói, gã vừa bẻ 
cành cây ném vào đống lửa. 


Vật lộn suốt nửa ngày, ba anh em sói xám đều có vẻ ủ rũ mệt mỏi. Sói Út hậm hực rên hừ hừ, 
thấy Trác Mộc Cường Ba cũng không bổ nhào đến như mọi khi, mà chỉ cuộn tròn người lại 
thêm chút nữa. Trác Mộc Cường Ba thầm thở dài, ngồi giữa ba con sói, ôm lấu Sói Út, dựa sát 
vào Sói Cả và Sói Hai, giống như lần thứ hai gã gặp lại bọn chúng: người và sói ôm chặt lấu 
nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của mình, truyền cho nhau hơi ấm của gia tộc. 


Nhìn ba anh em sói xám vốn rất hoạt bát khỏe mạnh, chỉ vì một thứ mùi mình không thể nào 
cảm tri được mà đã thành ra như vậy, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Thứ này lợi hại thật! Chỉ 
cần tên Thao thú sư kia vẫn còn đó, Sói Cả, Sói Hai, Sói Út sẽ không thể chiến đấu được. Nếu 
hắn gọi được lũ sói khác đến... hậu quả thật khó bề tưởng tượng!” 


Lúc nàu, Sói Út trong lòng gã lại vùng vằng đứng dậu. Trác Mộc Cường Ba buông tau, thảm 
nhủ: “Lẽ nào... lại nữa rồi?” 


Chỉ thấu Sói Cả, Sói Hai, Sói Út đứng xếp hàng ngang, bộ dạng đều như thể sẵn sàng chiến 
đấu, Sói Cả ngoảnh đầu lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi nhìn đống lửa, ý bảo gã dập đi. Trác 
Mộc Cường Ba không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời Sói Cả dập tắt đống lửa, sau đó 
theo ba con sói lấn vào trong sương, vòng ra phía sau vách đá. 


Nhạc Dương dẫn theo năm tên lính đánh thuê, có ba người Đông Âu, lần lượt là Krasnoue, 
Daniel, Abolduuev, đều từng hoạt động ở Chechnwa, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh; hai 
người Trung Á, Zahir và Ramada, từng tham gia chiến tranh Afghanistan, so với ba người Đông 
Âu thì gầu gò hơn, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng hung hãn. 


Daniel nói với Nhạc Dương: “Nhạc Dương, được chưa vậy, chúng ta đã đến chỗ rìa mép rồi mà 


Trang 2.256/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có phát hiện gì đâu. Nghe đi nghe đi, có mỗi tiếng thác nước thôi. Chúng ta chẳng phát hiện 
được cái quái gì cả, không có sói đâu. ” 


Nhạc Dương nói: “Tìm đến rìa mép rồi tính.” Anh đưa mắt nhìn năm tên lính đánh thuê, trong 
số nàu nhất định có người được Merkin dặn dò đặc biệt, mỗi lời nói cử chỉ của anh, Merkin đều 
nắm rất rõ ràng. Có điều, anh chẳng hề lo lắng, từ khi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, Lữ Cánh 
Nam đã dạy cho anh cách tự bảo vệ mình. Khi đi cùng những người khác, Nhạc Dương sẽ là 
Nhạc Dương của Merkin, anh sẽ chấp hành mệnh lệnh của Merkin một cách vô điều kiện; chỉ 
khi ở một mình, chắc chắn không có bất cứ ai giám thị, anh mới trở lại là chính mình. 


Nhạc Dương tin chắc rằng, lũ sói chỉ ở quanh đâu đây, vừa nãy anh đã phát hiện ra dấu tích của 
chúng, chỉ là năm kẻ đồng hành này không biết mà thôi. Soares từng nói, ở những nơi mặt đất 
cứng rắn thế này, đối với loài có khứu giác không phát triển lắm như con người, cơ hồ khó mà 
lần ra được dấu vết của lũ sói, nhưng trên thực tế lại có một đầu mối rất rõ rệt... vật bài tiết! Sói 
là loài động vật thích đánh dấu, bọn chúng dùng các dấu hiệu để phân chia khu vực, các giống 
sói, các đàn sói khác nhau có những ký hiệu riêng biệt, chỉ cần nắm được những nơi lũ sói thích 
đánh dấu, thì sẽ không khó để phát hiện. 


Có điều, cả bọn sắp đi tới rìa mép bình đài rồi, đích thực là vẫn chưa phát hiện ra con sói nào. 
Nhạc Dương hiểu, có lẽ lũ sói đã nấp đi rồi, chỉ là... tại sao bọn chúng vẫn chưa tấn công chứ? 


Nhạc Dương tay cầm súng, trong lòng thầm tính toán làm thế nào hạ gục được năm tên lính 
đánh thuê này trong một lượt tấn công. Quân phục của mấy tên này tốt hơn bộ anh đang mặc 
trên người không biết bao nhiêu lần, chỉ có mấy vị trí là đạn bắn ở cự lụ gần có thể xuyên qua 
được. Vả lại, đội hình hành động của chúng cũng rất tiêu chuẩn, chỉ cần bắn trúng một tên, ắt sẽ 
bị bốn tên còn lại phản kích. Anh vẫn đang đợi, khoảnh khắc lũ sói tấn công, cũng chính là lúc 
anh nổ súng, chỉ là không thể ngờ, lũ sói ấu còn nhẫn nại hơn cả anh, đã đi sắp hết đường rồi 
mà vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu, giờ phải tính sao đây? 


Những sắp xếp của Nhạc Dương ở chỗ Merkin vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều sơ hở, 
nhưng anh đã không thể nào chịu đựng hơn được nữa, cơn ác mộng hằng đêm khiến anh không 
thể không nắm lấy mọi cơ hội, tìm cách làm cho Merkin nghĩ rằng mình đã chết. Anh cần phải 
đi tìm Cường Ba thiếu gia, đã lâu như vậy, không biết Cường Ba thiếu gia có còn sống ha 
không? Chắc là vẫn còn sống, chỉ là... 


Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám ở đằng xa nhìn bóng người thấp thoáng trong sương 
mù, đối phương có sáu người. Trác Mộc Cường Ba thầm lo lắng, bọn chúng nhất định sẽ phát 
hiện ra đống lửa vừa bị dập tắt, náu mình trong màn sương có thể sẽ không bị đối phương phát 
hiện, nhưng ba anh em sói xám rõ ràng là không muốn thế. Ba con sói dường như đã nhận định 
những kẻ mới đến chính là kẻ thù đã hại chúng phải ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sáng, vì 
vậy đều tỏ ra rất tức tối. Trác Mộc Cường Ba tự nhiên không thể bỏ lại chúng mà nấp vào màn 
sương một mình, nhưng gã cũng biết, đối phương có súng, vả lại còn đang thực hiện nhiệm vụ 
tìm kiếm, rõ ràng là có mang theo các thiết bị thám trắc trong sương mù, gã và lũ sói cần phải 
có một chiến thuật hợp lý mới hòng giành được phần thắng. Giờ đây, ưu thế duy nhất của bọn 
gã là ba anh em sói xám phát hiện ra hành tung của kẻ địch trước, làm sao mới có thể lợi dụng 
ưu thế nàu một cách hiệu quả nhất đây? Trác Mộc Cường Ba vẫn đang suy nghĩ chiến thuật, thì 
ba anh em sói xám đã bắt đầu hành động, chúng chia làm ba đường, ẩn vào sương mù, chảm 
chậm bám theo kẻ địch. 


Trang 2.257/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba đã hiểu chiến thuật của ba anh em sói xám, đánh lén... Đây là sở trường 
của chúng. Vậy còn gã... Trác Mộc Cường Ba đi theo tuyến đường song song với đám lính đánh 
thuê, thân hình cũng dân biến mất trong sương. 


Trác Mộc Cường Ba quyết định đánh cược một phen... cược rằng bọn lính đánh thuê đó không 
phát hiện ra gã, cách ăn mặc của gã lúc nàu, khi đứng vên bất động, trông rất giống một tảng đá 
màu đen, hoặc một câu khô. Trác Mộc Cường Ba định trở lại chỗ vừa đốt lửa lúc nãy trước bọn 
lính đánh thuê một bước, bên cạnh là một tảng đá cao chừng hai mét, gã táo gan đứng lên trên 
tảng đá ấu, thân thể giấu bên trong tấm áo choàng thùng thình, chỉ lộ ra cặp mắt nhìn chằm 
chằm vào phương hướng kẻ địch sắp xuất hiện. 


Bọn lính đánh thuê phát hiện ra đống tro tàn, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, ba anh em sói xám 
sẽ nhân cơ hội đó phát động tấn công, còn gã, chỉ khi kẻ địch không phát hiện ra, gã mới có 
thể áp sát gây cho bọn chúng tổn thất lớn nhất. Trác Mộc Cường Ba thầm tính toán trong đầu. 


Bọn Nhạc Dương sở dĩ không phát hiện ra Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám, là bởi họ 
không đội mũ bảo hiểm trùm đầu. Trong bộ trang phục liền thân của Merkin thiết kế đó, chỉ có 
mũ bảo hiểm là có thể dễ dàng tách rời ra được. Thứ đó tuy có thể chống đạn, lại trợ giúp tầm 
nhìn, nhưng đội lên dù sao cũng rất nặng nề, nếu không mở van dưỡng khí thì còn hơi bức bối 
khó thở. Số lượng dưỡng khí trong bình không phải vô hạn, đương nhiên Merkin phải yêu cầu 
bọn lính đánh thuê không được tùy tiện mở ra, bình thường cả trăm người tụ tập lại một chỗ, 
chẳng ai đội mũ bảo hiểm cả. Lần này ởđi trinh sát, tuụ cả bọn đều mang mũ theo, nhưng người 
nào người nấu đều đã quen không đội thứ đó lên đầu rồi. 


Có điều, Trác Mộc Cường Ba dù sao cũng phát ra vài tiếng động, còn bọn lính đánh thuê nàu 
đều là hạng từng vào sinh ra tử trên chiến trường cả, Abolduvev đột nhiên giương súng lên hỏi: 
“Có nghe thấy tiếng gì không?” 


Sáu người đều nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng, lập tức để cao cảnh giác. Nhạc Dương 
cũng không thể không dè dặt hơn, cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Sáu người xếp thành hai chữ 
“phẩm” tiến lên, phòng vệ các phía trước sau trái phải cực kỳ nghiêm mật. Có điều đi thêm mấu 
chục bước mà vẫn không phát hiện ra tung tích kẻ địch đâu, Zahir hơi bực bội, gắt giọng nói: 
“Đội mũ lên đi.” 


Nhạc Dương không để lỡ thời cơ, vội nói: “Ủa, phía trước có gì kìa?” Câu nói ấu, lập tức làm sự 
chú ú của cả bọn tập trung vào phía dưới tảng đá. 


Trác Mộc Cường Ba đứng trên tảng đá, im lìm bất động, nhưng gã bắt đầu thấu hơi ngần ngừ, 
giọng nói vừa nãy, là Nhạc Dương... 


Đến gần hơn, Nhạc Dương khéo léo từ vị trí đi đầu lùi lại giữa, anh từng nghe pháp sư Á La kể 
chuyện chiến lang của bộ tộc Qua Ba, anh cũng biết cái thứ trông như gốc cây phía trên tảng đá 
kia chắc là một loài sinh vật nào đó đang ngụy trang, nhưng lại không dám chắc chắn hoàn toàn. 
Anh chỉ cần chọn đúng vị trí, để khi sinh vật trên cao kia tập kích, mình cũng có thể ra tau hạ 
sát bọn lính đánh thuê, còn có thể sống sót hay không, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. 


Daniel đi đầu bỗng kêu toáng lên: “Ủa, kia là đống lửa hả?” Nhạc Dương cũng ngây người, đống 
lửa? Rõ ràng sói không thể đốt lửa được, đúng vào khoảnh khác tất cả đều ngẩn ra đó, ba anh 
em sói xám tựa như ba tia chớp đen từ phía sau bổ tới, chúng tấn công cực kỳ bất ngờ, đợi khi 


Trang 2.258/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tâu Tạng Hà Mã 


bọn lính đánh thuê phát hiện ra phía sau có biến, thì đã thấy gió thốc đến sát mặt rồi. Cả Nhạc 
Dương cũng giật thót mình, lẽ nào thứ ở trên đầu kia chỉ là để dụ địch? Nhưng anh rõ ràng là 
người phản ứng nhanh nhất trong bọn, vì đứng ở giữa, nên mục tiêu của bọn sói dĩ nhiên cũng 
không phải anh, chỉ thấu Nhạc Dương nhanh nhẹn một tau cầm súng tiểu liên, một tau cầm 
súng lục, nhằm vào Abolduuev và Daniel ở gần mình nhất, ánh lửa lóe lên, cả hai chưa kịp kêu 
lên tiếng nào thì đã ngã xuống. 


Trang 2.259/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 37: Ác Đấu 


Krasnoue phản ứng cũng rất nhanh, hắn vẫn luôn để mắt đến Nhạc Dương, trong sát na cả bọn 
đều ngẩn ra đó, quả nhiên Nhạc Dương đã nổ súng vào người phe mình. Hắn và Nhạc Dương 
đứng rất gần nhau, có điều nòng súng dài quá đâm ra bất tiện, bèn vòng tay rút đao chém vào 
tau phải Nhạc Dương, làm khẩu súng của anh rơi xuống đất. Nhưng Krasnoue đã quên mất lũ sói 
sau lưng hắn, đối với hắn, khả năng công kích của đám sinh vật hoang dã này chẳng là gì cả, đá 
cho một cái là chết rồi, vì vậy đối phó với Nhạc Dương mới là vấn đề chính yếu. Chẳng ngờ, 
một đao vừa chém tới, con dã thú phía sau lưng đã chồm lên, nhằm thẳng vào đầu hắn, 
Krasnove lập tức ngã nhào ra đất. 


Nhạc Dương rút súng, nổ súng, cổ tay bị chém, Krasnowe bị sói quật ngã, một loạt hành động đó 
gần như xảy ra cùng một thời điểm, không phân biệt trước sau; cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba 
cũng nhảy vút lên, bàn tau nắm chặt, vuốt thú lộ ra, dồn hết sức lực toàn thân và đà lao từ trên 
cao xuống, chỉ là, gã và Nhạc Dương chọn cùng một mục tiêu: Daniell 


Trong sáu người thì tên này có vẻ cao lớn nhất, sức lực khỏe nhất, khiến Nhạc Dương và Trác 
Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng ra tay với ụ. Trác Mộc Cường Ba vồ một cú, móng vuốt của 
con thằn lằn khổng lồ xé toạc sáu vệt dài trên chiếc áo chống đạn. Tuy vậy, Trác Mộc Cường Ba 
cũng không khỏi giật mình kinh hãi, gã vốn tự tin nghĩ rằng cú vồ của mình ít nhất có thể rạch 
toác bụng đối phương ra, thật không ngờ bộ áo liền thân đó lại chắc bên đến thế. Nhưng Nhạc 
Dương còn kinh hãi hơn gã bội phần, anh chưa từng trông thấy quái thú nào đáng sợ như vậu, 
khắp người đầy lông lá, vừa đen lại vừa dài, đôi móng vuốt kia xé toạc được cả áo chống đạn! 
Đáng sợ hơn nữa là, nó còn biết đứng ở vị trí nổi bật, ngụy trang thành một cái câu, vả lại nhằm 
đúng lúc quan trọng nhất mới tung ra đòn chí mạng. Thật không ngờ, ở chốn này lại tiến hóa ra 
được loài quái thú có sức mạnh, trí tuệ khủng khiếp, cùng với sự nhẫn nại và gan dạ kinh hồn 
như vậy, có lẽ nào, đây chính là người sói trong truyền thuyết? 


Lúc này, Krasnoue đã bị quật ngã, Zahir và tên còn lại gần như chưa hiểu chuyện gì xảu ra, tại 
sao sau lưng có kẻ đánh lén, trên không cũng có kẻ đánh lén, rồi cả Nhạc Dương cũng đánh lén 
người của mình, rốt cuộc là phải đối phó với bên nào? Nhưng lúc này, lũ sói sau lưng đã bổ đến, 
mặc cho Nhạc Dương và con quái thú trên trời nhảy xuống kia đang mặt đối mặt, bọn chúng vội 
vàng quay mình lại phòng thủ. 


Nhạc Dương nhất thời cũng không nhận ra con quái thú bất thình lình từ trên cao nhảy xuống 
kia là giống gì, xoay nòng súng qua chuẩn bị nhả đạn theo bản năng. Trác Mộc Cường Ba 
không kịp giải thích, bất giác áp dụng luôn thuật cận chiến Lữ Cánh Nam truyền dạy một cách 
hết sức tự nhiên, thuận thế chụp lấy nòng súng mà quên mất tay mình đang đeo bộ vuốt thú. 
Nhưng Nhạc Dương thì biết cặp móng vuốt đó lợi hại nhường nào, thấy bàn tay to bè của quái 
thú vỗ tới, anh hoảng hốt vội rụt súng về, đồng thời hơi nghiêng người ra phía sau. Không ngờ, 
con quái thú ấy còn linh hoạt hơn, đôi móng vuốt bảo dừng là lập tức dừng sững lại, mắt thấy đối 
phương sắp biến chiêu xọc thẳng tới, Nhạc Dương vội vàng xoay người đá tạt lên một cú. 


Lúc này, Trác Mộc Cường Ba mới kịp hét lên một tiếng: “Tôi đây.” Đồng thời rụt móng vuốt 
vào ống tay áo, nhưng nào ngờ, vì quá lâu không nói tiếng người, Trác Mộc Cường Ba vừa dứt 


Trang 2.260/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


lời, bản thân cũng giật thót mình, không hiểu vừa nói gì nữa. 


Nhạc Dương cảm tưởng như mình đá trúng đối phương, không khác nào đá phải một tảng đá, 
bàn chân tê rần không nói làm gì, suýt chút nữa anh còn bị chấn động bật ngược trở lại nữa. 
Tiếp đó, anh nghe con quái thú kia gầm lên, ai biết được đó là âm thanh gì chứ, chỉ thấy tiếng 
vang như sấm, khiến người ta không khỏi rùng mình rởn cả gai ốc. Con quái thú này thật đáng 
sợt Vết thương trên tau phải lại nhói lên, cảm giác chảy khá nhiều máu, không hiểu có phải đã 
đứt gân tay rồi hay không nữa. 


Còn trong lúc ấy, ba tên lính đánh thuê còn lại đang chiến đấu một chọi một với ba anh em sói 
xám, chỉ là Sói Cả bị liệt một chân, lúc bổ nhào lên không thể hung mãnh được bằng Sói Hai và 
Sói Út. Cú lao của Sói Cả bị Zahir lách người né tránh, rồi rút súng ra xả một loạt đạn ép nó 
phải thối lui, kế đó, lại một loạt đạn khác đấy lùi Sói Hai, cứu Krasnoue một mạng. Không ngờ, 
Krasnoue vừa thoát khỏi cái chết, đã không nghĩ ngợi gì, chĩa súng nhằm thẳng vào Nhạc 
Dương. Lúc này, Nhạc Dương đang đứng xây lưng lại với rasnove, đối mặt với con quái thú 
đáng sợ không rõ lai lịch kia. Anh đã nhìn rõ, dưới lớp lông dài che kín mặt con quái thú, dường 
như có một đôi mắt khá giống mắt người. Còn Trác Mộc Cường Ba đã trông thấy Krasnove, gã 
liễn gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương ngây người nhìn cái bóng 
đen ấy ập xuống người mình, đang định nổ súng thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt, trong đầu 
chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ sau cùng: “Thôi tiêu đời rồi.” 


Chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ, những vệt đạn lóe lên sát sạt ngay phía trên đầu anh, bắn 
lên người quái thú kia, chỉ thấy lớp da bên ngoài của nó tung lên, dường như cả xương cũng lộ 
ra, những mạch máu đen sì như rễ cây chằng chịt, trông kinh khủng khó mà tả nổi bằng lời. Thế 
nhưng, con quái thú ấy vẫn ôm chặt lấu anh lăn tròn dưới đất, không chịu buông tau. 


Lăn thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương dần dần nhìn rõ, lông dài mọc đầy mặt quái thú dường 
như là râu và tóc, đường nét khuôn mặt cũng giống như mặt người, đôi mắt ẩn dưới lớp râu tóc 
rậm rịt ấu, đôi mắt kiên nghị, trầm ổn ấu, sao mà quen thuộc thế! 


Đạn đã ngừng bay, hai thân hình cũng ngừng lăn tròn, quái thú đè lên người Nhạc Dương, áp sát 
tai anh, cuối cùng cũng thốt lên hai âm tiết bằng giọng nói thân thuộc thuở trước: “Tôi đâu.” Âm 
thanh khe khẽ, nhưng quen thuộc, đôi mắt Nhạc Dương lập tức mờ đi, khẽ kêu lên thảng thốt: 
“Cường Ba thiếu gial” 


Một tia sáng chói mắt lóe lên, kế đó ầm lên tiếng nổ lớn, nhấn chìm giọng nói của Nhạc Dương 
xuống. Không hiểu tên lính đánh thuê nào đã ném một quả lựu đạn mù ra, trong tai Trác Mộc 
Cường Ba và Nhạc Dương vang lên những tiếng ong ong nhức óc. Thời gian không cho phép 
họ nói nhiều hơn, Trác Mộc Cường Ba chống tay bật dậy, gã biết, tuụ rằng sức chiến đấu của ba 
anh em sói xám không thấp, nhưng dẫu sao chúng cũng chỉ có nanh vuốt, vả lại đám lính đánh 
thuê nàu còn sử dụng vũ khí hiện đại, rất có khả năng ba anh em sói xám chưa từng gặp qua 
bao giờ, rất có thể chúng sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì vậu, gã chỉ đưa tay kéo Nhạc Dương lên, rồi 
hỏi nhanh một câu: “Còn chiến đấu được không?” Gã cho rằng, sau khi kết thúc cuộc chiến 
này, mình và Nhạc Dương sẽ có vô khối thời gian mà trò chuyện. 


Đưa mắt nhìn lại chiến trường, ba anh em sói xám rõ ràng bị quả lựu đạn mù làm cho sững lại, 
đang hoang mang chưa biết ứng phó thế nào. Krasnoue đánh lén Nhạc Dương đã phải trả một 
cái giá đau thương, hắn nằm ngửa dưới đất, hai tau vẫn giương súng, chưa chết hắn, nhưng chỗ 


Trang 2.261/⁄2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


cổ đã có máu tươi tuôn chảy như suối. Sói Út và Sói Cả vốn đang hợp lực đối phó với Zahir bị 
tiếng nổ bất thình lình làm cho hoảng hết, Sói Hai cũng chạy ra xa khỏi Ramada, hiển nhiên 
quả lựu đạn mù vừa rồi chính là do tên nàu ném. Vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đứng lên, bọn 
chúng liền tự động tụ tập lại, tuy vẫn chưa rõ lắm về Nhạc Dương đứng sau lưng gã, nhưng bản 
năng cho chúng biết rằng, A U Chang đã để lộ lưng ra với người ấu, thì rõ ràng đối phương và A 
U Chang đã hình thành một hiệp định ngầm gì đó rồi. 


Hai tên lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, bọn chúng còn ở gần quả lựu đạn mù hơn, chỉ là 
Ramada lúc ném lựu đạn mù ra đã tính toán sẵn, vừa rời tay đã lập tức tranh thủ đội mũ bảo 
hiểm lên, phòng hộ toàn thân. Còn Zahir chỉ kịp nhận ra ánh chớp lóe lên, không nhìn thấu gì, 
không nghe thấy gì, trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc chém giết chớp nhoáng vừa nãy, ý chí 
chiến đấu hoàn toàn tiêu tán. Hắn không nhìn phương hướng, cũng chẳng buồn để tâm xem 
đồng bọn sống chết thế nào, lập tức co chân bỏ chạy. 


Nhạc Dương vừa đứng dậy, trông thấy Zahir chạy trốn, lập tức giơ súng lên bóp cò, đến khi bắn 
hết đạn mới thôi. Nhưng cả băng đạn đều bắn vào lưng và bụng Zahir, hoàn toàn không tác 
dụng gì mấy. Có điều khi Nhạc Dương giương súng, Trác Mộc Cường Ba cũng đã tháo Phi lai 
cốt ra, chạu đà mấy bước, xoay người, nhắm đúng hướng, rồi buông tavl 


Phi lai cốt tựa một cái bánh xe khổng lồ đuổi theo Zahir, chỉ nghe “bùng” một tiếng, Zahir như 
bị một cái búa nặng mấy chục cân đập phải, một đầu sắc nhọn của Phi lai cốt xuyên thẳng qua 
áo chống đạn, đâm vào ngực hắn, rồi tiếp tục vòng xoay, tựa như một cái thìa khổng lỗ khoét 
lõm một lễ trên ngực Zahir, áo chống đạn rách toác, cả xương xườn cũng chĩa ra ngoài. Zahir 
vẫn tiếp tục chạy, nhưng các thứ trong lồng ngực và bụng đã xổ ra tung tóe khắp nơi, chỉ được 
hai ba bước, hắn đổ qục. 


Ramada bấy giờ mới điều chỉnh xong chế độ quan sát trên mũ bảo hiểm, chỉ trông thấy lồng 
ngực Zahir bị xé toác, nội tạng và máu bắn tung tóe khắp mặt đất mà không rõ Trác Mộc Cường 
Ba làm như thế nào. Hắn biết con quái thú đứng hai chân như người kia đáng sợ vô cùng, nhưng 
đồng thời cũng thắc mắc, tại sao Nhạc Dương lại không hề gì thế kia? Không kịp nghĩ ngợi 
nhiều, y giương súng lên bắn vào con quái thú khủng khiếp đó theo bản năng. Trác Mộc Cường 
Ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh, dường như gã nghe thấu Nhạc Dương đang hét 
lên gì đó, chỉ là tiếng nổ vừa nãy vẫn ảnh hưởng đến thính giác, nên cũng không tài nào nghe rõ 
được. 


Ramada đã nhắm vào Trác Mộc Cường Ba, một lòng muốn giết gã trước, những viên đạn như 
có mắt cứ bám sát theo gã không rời. Trác Mộc Cường Ba tránh được hai lần, đang ngon trớn, 
bỗng nhiên trượt ngã một cú. Thì ra, chiếc áo da đã rách toang, mớ rễ cây quấn quanh người 
cũng bung ra kéo lê dưới đất, Trác Mộc Cường Ba trượt ngã vì giẫm phải y phục của chính 
mình. Mắt thấu tưởng chừng như đã không thể né tránh, tay vừa chạm xuống mặt đất, trong lúc 
nguy cấp gã liền đạp mạnh hai chân một cách rất tự nhiên, kế đó hai tay cũng chống lên, nhảu 
vụt tới như con ếch, không ngờ tránh được một loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại bay tới, 
Trác Mộc Cường Ba không kịp bật người dậy, bất đắc dĩ đành lặp lại cú nhảy ếch vừa rồi thêm 
một lần nữa. Lần này, gã đột nhiên phát hiện ra, toàn bộ động tác này thật nhẹ nhàng tự nhiên, 
không hề có cảm giác gượng gạo gì, tựa như mình đã luyện tập rất lâu rất lâu rồi vậy. Gã nhảy 
lên thêm một lần nữa để tránh đạn, trong lúc ấy cũng kịp nhớ ra, thì ra đâu là một trong các 
động tác Lữ Cánh Nam từng dạy gã, chỉ khác là, lúc luyện tập, gã thực hiện khi đang ngồi trên 
mặt đất, còn giờ thì tứ chi đều chống xuống. Lẽ nào, những động tác Lữ Cánh Nam dạy gã, 


Trang 2.262/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


không chỉ dùng để hỗ trợ hô hấp, mà còn có thể ứng dụng trong thực chiến nữa sao? 


Nghĩ thông điểm này, động tác của Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm thành thục, hai tau 
chống xuống đất ấn mạnh về phía sau một cái, hai chân tự nhiên co lên, thân hình cong lại, sau 
đó hai chân vừa chạm đất liền giẫm mạnh, thân hình duỗi ra, hai tay bổ nhào về phía trước, 
khoảng cách mỗi bước nhảy như vậy cực lớn, thoạt nhìn còn nhanh hơn chạy bằng hai chân 
nhiều. Trác Mộc Cường Ba tựa như một con báo săn đang lao đi vun vút, ban đầu Ramada vốn 
cảm thấy gã trông hơi giống người, nhưng nhìn cách thức di chuyển đó, hắn không còn nghi ngờ 
gì nữa, đây rõ ràng là một con dã thú! 


Trác Mộc Cường Ba mỗi lúc một thêm tự tin với phương pháp tránh đạn này, gã bắt đầu thấu 
hưởng thụ được cảm giác thích thú tột cùng khi chạy nhảy, đồng thời cũng dần dần lĩnh ngộ, đây 
vốn chính là một phương thức mô phỏng theo cách chạy của loài sói, tứ chi chạm đất, cong 
mình, đạp chân, duỗi lưng... Gã bắt đầu chạy vòng xung quanh Ramada, khiến hắn lâm vào 
trạng thái tột cùng căng thẳng, đạn bắn ra liên tiếp rơi vào khoảng không. 


Nhạc Dương đứng cạnh đó cũng nhìn đến ngẩn cả người ra, nhất thời quên cả thay băng đạn, 
ngược lại, ba anh em sói xám thì tỏ ra hưng phấn lắm... A U Chang cuối cùng đã biết cách chạu 
rồi. Lúc này, ảnh hưởng của quả lựu đạn mù đối với chúng đã từ từ giảm bớt, lũ sói xám đang hồi 
phục lại thị lực và thính lực bắt đầu chạy theo sau Trác Mộc Cường Ba, vòng vòng xung quanh 
Ramada ở một khoảng cách xa hơn. 


Ramada càng thêm luống cuống, con quái thú đen đúa kia dường như có thể lao tới đè ngửa hắn 
ra bất cứ lúc nào, trong óc hắn đã thấp thoáng hiện lên hình ảnh cổ họng mình bị hàm răng sắc 
nhọn của quái thú xé nát, những gai nhọn màu đen tua tủa khắp người kia đâm sâu vào huyết 
quản, hoặc giả, con quái thú sẽ đâm thủng bụng hắn giống như đã làm với Zahir, móc nội tạng 
ra ngoài vung vãi, đến cả áo chống đạn cũng không thể cản được đòn tấn công ấy kia mài Khi 
hắn bắn hết một băng đạn, lấu ra băng khác, cánh tay không ngờ lại run lên bần bật, không sao 
lắp vào được. Cơ hội tốt như thế, Trác Mộc Cường Ba dĩ nhiên không thể nào lại bỏ qua, gã tức 
thì sử dụng phương thức tiến lên theo đường zic zac kỳ dị của anh em nhà sói xám nhanh chóng 
áp sát lại gần Ramada. 


Liếc trông thấu Trác Mộc Cường Ba xô tới, Ramada càng thêm căng thẳng, hai ba lần liền vẫn 
không cắm được băng đạn vào, bèn dứt khoát ném luôn súng đi, giật ba lô kéo từ sau lưng ra 
trước ngực, mở phéc mơ tuwa, thọc tay vào trong. Nhạc Dương vừa thấy Ramada kéo ba lô ra 
phía trước, lập tức thầm kêu không hay, lớn tiếng hét gọi tên Trác Mộc Cường Ba, đồng thời 
cũng xông tới. Nhưng lúc này, thính giác của Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hồi phục, không 
nghe rõ tiếng gọi của Nhạc Dương, nhưng ba anh em sói xám thấu hành động lạ kỳ của Nhạc 
Dương, đều ngạc nhiên thả bước chậm lại đề phòng. 


Trác Mộc Cường Ba tuy không nghe thấy tiếng Nhạc Dương gọi, nhưng gã lại trông thấy anh 
đang xông thẳng tới, biết rằng nhất định có nguyên nhân gì đó, bèn buông tha cho Ramada, 
chạy ngược về phía Nhạc Dương. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nếu Nhạc Dương không kêu lên, 
hoặc Trác Mộc Cường Ba đã bổ tới quật ngã Ramada, hay nếu Ramada biết Trác Mộc Cường 
Ba là con người, thì cũng không sợ đến mức sử dụng phương pháp cảm bằng với tự sát ấu để 
ngăn không cho gã tiếp cận mình. Tóm lại, đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba chạy tới 
trước mặt Nhạc Dương, Ramada đã rút trong ba lô ra một vật thể trông như cái đĩa thép đường 
kính khoảng hai mươi xăng ti mét, ấn nút, đèn đỏ trên đĩa lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ 


Trang 2.263/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


ngợi gì, ném luôn cái đĩa về phía Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. 


Min cá nhân, đây là vũ khí mạnh nhất bọn Nhạc Dương mang theo lần này, chắc là Merkin dùng 
để đối phó với các loại sinh vật cỡ lớn kiểu như lũ thần lằn khổng lồ. Điểm khác biệt của loại 
mìn này với mìn bình thường là, bên trong quả mìn, được nhồi bằng thuốc nổ Cơn Lốc Đen, mỗi 
đĩa tròn như vậu, tương đương với hai cân thuốc nổ TNT, phạm vi nổ bao phủ chu vi 30 mét. 
Loại mìn này cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm khẽ một cái là sẽ nổ ngay, không ngờ Ramada lại ném 
ra như là ném lựu đạn vậu. 


Trác Mộc Cường Ba vừa mới đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau đã ập đến, tiếp 
sau đó là tiéng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích đấy gã và Nhạc Dương văng lên không trung, 
rơi xuống chỗ mép bình đài. Ba anh em sói xám rạp mình xuống thấp, lại ở khá xa, vậy mà vẫn 
phải không ngừng lăn tròn trên mặt đất. 


Nơi Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đốt lửa vốn đã ở khu vực sát mép bình đài, mới 
rồi chiến đấu với bọn lính đánh thuê một trận, lại càng ra gần rìa mép hơn, lực đấu khủng khiếp 
của quả mìn khiến Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba lộn nhào trên không trung mấy vòng 
liền, lúc hai thân hình rơi xuống, Trác Mộc Cường Ba ở phía bên trong, còn Nhạc Dương lại rơi 
ra phía bên ngoài bình đài, Trác Mộc Cường Ba úp mặt xuống, còn Nhạc Dương thì ngửa mặt 
lên trời. Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống phía dưới, kinh hãi kêu lên: “Nhạc Dương, đưa tay cho 
tôi!” 


Nhạc Dương thoáng ngạc nhiên, thấy Cường Ba thiếu gia ở trên không đưa tay ra với mình, 
cũng đưa tay lên tóm lấy một cách hết sức tự nhiên. Trác Mộc Cường Ba vươn tay ra, giữ chặt 
cổ tau Nhạc Dương, thở phào nhẹ nhõm: “Bắt được cậu rồi.” 


Nhạc Dương còn tưởng Cường Ba thiếu gia đùa với mình, bỗng thấy Trác Mộc Cường Ba ở trên 
cao còn mình thì thấp hơn một chút, kế đó thấy cánh tay căng cứng, bấu giờ mới phát hiện, thì 
ra Trác Mộc Cường Ba đã hạ xuống bình đài, còn mình thì rơi ra bên ngoài, thân hình đeo lơ 
lửng trên không. 


Tay Nhạc Dương nắm chặt cổ tay Trác Mộc Cường Ba, bàn tay Trác Mộc Cường Ba cũng quấn 
lấu nắm chặt cổ tay Nhạc Dương, hai người bám chặt nhau, đeo lơ lửng bên mép bình đài. Cách 
này vốn rất chắc chắn, chỉ cần hai người đều không buông tay thì sẽ không thể tách ra được, 
nhưng Trác Mộc Cường Ba lại rơi xuống chỗ đất trống, nửa thân trên đã hoàn toàn bị Nhạc 
Dương kéo ra bên ngoài rìa mép, dưới chân lại không có điểm nào dồn lực, cả người gã đang 
không ngừng nhích dần nhích dần ra phía bên ngoài. 


Một tay Trác Mộc Cường Ba giữ chặt Nhạc Dương, tay kia quờ quạng muốn nắm được thứ gì đó 
gồ lên hòng trụ vững thân mình, nhưng bàn tay chạm đất, chỉ thấu phẳng h. Không kịp nghĩ 
ngợi nhiều, gã nắm chặt tay lại, vuốt thú bật ra, định dùng móng vuốt sắc nhọn bập xuống nền 
đất trơn chuội. Đáng tiếc, trọng lượng của hai người quá lớn so với lực ma sát, vuốt thú cào 
xuống mặt đất phát ra những âm thanh “két két”, song vẫn không thể nào ngăn cản được đà 
trượt xuống dưới của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Trác Mộc Cường Ba chỉ cần nhích 
thêm một chút ra phía trước, thân thể sẽ hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống, đúng lúc ấu, 
gã bỗng cảm thấu chân mình căng ra, tựa như có thứ gì đó giữ lại, liền sau đó, chân kia cũng bị 
kéo lại. Trác Mộc Cường Ba biết, nhất định là ba anh em sói xám đến giúp, chỉ là lúc nàu một 
nửa người gã đang lơ lửng giữa tầng không, cắm đầu xuống phía dưới rìa mép bình đài, không 


Trang 2.264/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


thể nhìn thấu tình hình phía sau, chỉ đành kêu lên: “Sói Cả, Sói Hai, Sói Út, cố gắng lên!” 


Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lực kéo dưới chân mình tăng lên rõ rệt, nhưng dù phía sau có 
dùng sức đến mấy, thì cũng chỉ cân bằng được với trọng lượng của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc 
Dương, hai người cứ lơ lửng như vậy, không rơi xuống, mà cũng không thể trở lên. 


Nhạc Dương ngắng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, giờ anh đã không thể nhìn rõ những 
đường nét gương mặt như được chạm trổ bằng dao khắc của Cường Ba thiếu gia nữa, nhưng đôi 
mắt ấy thì vẫn rực lên những tia sáng chói ngời, không, so với trước đâu, đôi mắt ấu còn sáng 
hơn bội phần. Cảnh tượng này, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, trong cả cuộc hành trình dài đằng 
đãng của họ, đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên lằn ranh sinh tử thế nàu... 
Trương Lập, giáo quan, anh Ba Tang... giờ họ đang ở nơi đâu? 


Nhạc Dương lại nhoẻn miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. 
“Cường Ba thiếu gia, anh không giận tôi à?” 


“Giận cậu chứ! Cậu tưởng tôi không biết chuyện các người đã làm ư? Cậu về hùa với thầy giáo 
gạt tôi!” 


Một ánh mắt đơn giản, đôi bên đều có thể hiểu được ý tứ của nhau, Nhạc Dương gượng cười 
ngượng ngùng, anh đang chưa biết phải giải thích với Cường Ba thiếu gia như thế nào, không 
ngờ, Cường Ba thiếu gia đã tự đoán ra được rồi. 


Đột nhiên, “sột” một tiếng, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương lại trượt xuống thêm một chút 
nữa. Thì ra chiếc áo da của Trác Mộc Cường Ba sớm đã bị mảnh văng của quả mìn xé rách tả 
tơi, tuy ba anh em sói xám đều cắn rất chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của 
hai người, lại toạc ra thêm. 


Trác Mộc Cường Ba vội nói: “Mau lên, túm lấy áo của tôi bò lên!” Bản thân gã không thể tự 
đứng dậy, chỉ có thể để Nhạc Dương giẫm lên người mình lên trước. Nhạc Dương cười khổ giơ 
tay phải lên, Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới nhìn thấy vết thương đẫm máu kinh khủng đó. 


Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba lại toát lên vẻ kiên nghị chắc chắn, bình tĩnh nói: “Cố gắng lên, 
Nhạc Dương, tôi sẽ không buông tay đâu!” 


Trái tim Nhạc Dương thắt lại. Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần: Cường Ba 
thiếu gia từng nắm chặt tay anh như thế nào, câu nói “tôi sẽ không buông tay” ấu đã khiến anh 
chấn động đến nhường nào, ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của Cường Ba thiếu gia lúc ấu như thế 
nào... Nhạc Dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong óc, thật không ngờ, 
lại có một ngày, Cường Ba thiếu gia nắm chặt tay mình, nói với mình câu “Tôi sẽ không buông 
tay” ấy! 


Chỉ là Nhạc Dương, đã đưa ra quyết định hoàn toàn khác với Trương Lập, anh buông tay trái ra, 
khiến Trác Mộc Cường Ba không thể không nắm chặt hơn, gã lớn tiếng quát: “Không được làm 
chuyện ngu ngốc!” 


Thân thể hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa. 


Nhạc Dương nở một nụ cười rất vui vẻ, trong lòng cũng thực sự vui vẻ thầm nhủ: “Không kịp 


Trang 2.265/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


nữa đâu, Cường Ba thiếu gia... những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi, mọi người, phải thau chúng 
tôi hoàn thành hành trình này đấy nhé.” Tay phải anh vẫn giơ lên, nhưng lại chảm chậm, tách 
ngón tay út của Trác Mộc Cường Ba ra. 


“Cường Ba thiếu gia, có lẽ, có lẽ giáo quan vẫn chưa chết, ít nhất, tôi chưa thấy cô ấy lại tìm 
đến chỗ Merkin.” Ngón út của Trác Mộc Cường Ba chầm chậm bị tách ra, Nhạc Dương sắp xếp 
lại mạch suụ nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói, đồng thời, cánh tay anh cũng bắt đầu 
chầm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay Trác Mộc Cường Ba. 


Trác Mộc Cường Ba cuống lên, lớn tiếng hét: “Nhạc Dương! Nhạc Dương!” 


Trang 2.266/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 3®: Vĩnh Biệt, Nhạc Dương! 


Lúc nàu, phía trên bình đài, Ramada mình mấy đẫm máu bò dậy giữa đám khói mù mịt, trông 
thấy ba anh em sói xám đang gắng sức kéo Trác Mộc Cường Ba lại, hắn nhe răng cười lên 
khanh khách, trong miệng cũng toàn máu là máu, ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng 
đừng hòng sống được. Hắn cảm thấu nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cảm cự được lâu 
nữa, bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run run ấn nút. Chỉ thấy đèn xanh lóe lên, 
chớp chớp rồi chuyển qua màu đỏ, Ramada hít mạnh mấy hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, 
hắn nhằm hướng ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra. Quả mình bay vèo 
tới, trúng ngay vào xương chân Sói Cả. Sói Cả rên lên “ư ử” đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt tà áo 
Trác Mộc Cường Ba không chịu buông. A U Chang vẫn ở phía dưới, há miệng ra là A U Chang 
sẽ rơi xuống, không thể buông ra được, A U Chang là người nhà... người nhà, có nghĩa là, 
không ai bị từ bỏ, không ai bị quên lãng! 


Quả mìn đập trúng chân Sói Cả văng ra, lăn lông lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm 
vên bất động, không nổi Ramada tức tối vô cùng, định lấy thêm một quả nữa, nhưng lực đã bất 
tòng tâm, lồng ngực y phồng lên xẹp xuống như cái ống bễ bếp lò, miệng không ngừng phát ra 
những âm thanh “hừ hừ hừ”, cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, ý thức bắt 
đầu trở nên mơ hồ. 


Nhạc Dương nở một nụ cười, rồi lại kéo ngón tay vô danh của Trác Mộc Cường Ba ra, tiếp tục 
nói: “Mẫn Mẫn, và pháp sư Á La, chắc là đang ở phía trước, tôi cũng không biết họ cách chúng 
ta bao xa nữa, áng chừng, đã... đã tìm thấu Bạc Ba La thần miếu rồi cũng nên!” Anh vừa nói, 
vừa dồn sức, có vẻ rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trác Mộc Cường Ba, cũng từ từ bị tách ra. 


Sức lực toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều dồn cả lên tay phải, cánh tay kia căn bản không 
vươn tới chỗ Nhạc Dương, gã chỉ biết mở mắt trân trân ra nhìn Nhạc Dương từ từ tách các ngón 
tau của mình ra, chậm chậm trượt xuống dưới. Hai người lại cùng tuột xuống, Nhạc Dương thậm 
chí còn nghe thấy tiếng áo Trác Mộc Cường Ba rách toạc, âm thanh như xé vải. Trác Mộc 
Cường Ba không biết phải nói gì, há miệng thở dốc rồi quát lên: “Khốn kiếp! Nhạc Dương! Cậu 
nghe tôi nói... ” 


Nhạc Dương hét lên còn lớn hơn giọng gã: “Cường Ba thiếu gia, anh nghe tôi nói!” Bàn tay 
Trác Mộc Cường Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay Nhạc Dương, giờ đã trở thành nắm lấy năm 
ngón tay anh. 


“Merkin, hắn ta không tin ai cả, tôi thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ... những lời hắn 
nói, không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng...” 


*..., nhất định phải đợi, Soares sẽ không ở bên cạnh Merkin quá lâu nữa đâu; có hắn ở đó, lũ sói 
của anh, vô dụng...” 


Bàn tay Trác Mộc Cường Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương, gã bóp 
chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra những tiếng “răng rắc”, song vẫn không thể ngăn nổi 
đà trượt xuống của anh. 


Trang 2.267/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


“Bọn chúng, có mâu thuẫn, đối với anh, có lợi... đi tìm giáo quan...” 


Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra, bàn tay Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay Trác 
Mộc Cường Ba, Nhạc Dương nhoẻn miệng cười tươi, cuối cùng tựa như sực nhớ ra điều gì đó, 
lại nói thêm: “Cần thận nổ mìn.” 


Trác Mộc Cường Ba sững người, bàn tay trống không, vội đưa tay ra chụp lấy, song chỉ nháy 
mắt Nhạc Dương đã rơi xa tít tắp rồi. Những điều cần nói anh đã nói hết, trên gương mặt anh 
hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hướng về phía Trác Mộc Cường Ba, vẫy ta ra hiệu: 
“Lên đường bình an!” Vạt áo phần phật như cánh bướm, phảng phất như Nhạc Dương không 
phải đang rơi xuống, mà được màn sương mờ mịt kia dịu dàng bao bọc lấy, từ chân tới đầu, cuối 
cùng cũng mất tăm mất hút. 


Trác Mộc Cường Ba vốn định hỏi, tại sao lại để Merkin vào đây, đây là điểm duy nhất gã chưa 
thể hiểu được, chỉ là, lúc ấu trong đầu gã lại vang lên một âm thanh khác, “Nhạc Dương làm như 
vậy, nhất định là có lý của cậu ấy,” bởi thế, gã đã không hỏi ra miệng. Còn Nhạc Dương khi ấu 
cũng đang suy nghĩ, “Không biết có nên nói chuyện đó với Cường Ba thiếu gia hay không, liệu 
nó có khiến anh ấu bị sốc không? Thôi bỏ đi, tốt nhất cứ để Cường Ba thiếu gia tự phát hiện thì 
hơn,” nên anh cũng không giải thích gì thêm nữa. Hai người cứ thế buông ta, thoắt cái đã lìa xa 
mãi mãi. 


Trác Mộc Cường Ba được ba anh em sói xám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người gã vẫn cứ bần 
thần ngây ngẩn, “Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi ư? Tôi 
vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm... nhóc con, cậu giỏi lắm!” 


Ba anh em sói xám liếm liếm lên vết thương của Trác Mộc Cường Ba, cọ cọ vào người gã, 
miệng phát ra những tiếng “khịt khịt” như muốn khuyên giải gã chớ nên đau buồn. Trác Mộc 
Cường Ba ôm cổ chúng, hiện giờ, bên cạnh gã chỉ còn lại những “người” thân thuộc nhất này 
nữa thôi. 


“Âm!” lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên, cả tảng bình đài như rung lên một chập. Trác 
Mộc Cường Ba vừa nghe âm thanh đó, tức khắc ấn ba anh em sói xám nằm rạp. Cũng may, lần 
này nơi quả mìn phát nổ cách bọn gã khá xa, sóng xung kích không lan đến được. Chuyện nàu 
là thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhổm người đứng lên 
nhìn nơi vừa xảu ra vụ nổ, không ngờ lại chính là chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói. Giờ 
đâu, tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, trên mặt đất xuất hiện 
một cái hố nông đường kính khoảng hai ba mét. Hai tên lính đánh thuê bị Nhạc Dương hạ sát 
đầu tiên, xác nằm bên dưới tảng đá, giờ cũng hóa thành tro bụi. 


Min, chỉ có mìn với uy lực lớn như vậy. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng 
xa vẫn còn một quả nữa, đèn đỏ nhấp nháy, Sói Ut đang tò mò lại gần chỗ đó. Gã vội rít lên 
một tiếng, bảo Sói Ut quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mìn. 


Chỉ cần không bị kích hoạt, mìn sẽ không nổ. Trác Mộc Cường Ba nhìn kỹ kiểu dáng và số hiệu 
của quả mìn, trước đâu, Lữ Cánh Nam từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu hóa 
mìn. Gã cẩn trọng gảy nhẹ mấy cái, đèn đỏ trên quả mìn cuối cùng cũng tắt, bấu giờ gã mới 
dám thở phào nhẹ nhõm. Thứ này có lẽ còn dùng được, gã cất quả mìn đi, chưa kịp đứng dậy, 
lại nghe một tiếng nổ khác nữa. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, 
bỗng sực nhớ lại lời cảnh báo của Nhạc Dương, đưa mắt nhìn ra phía vừa phát nổ, không ngờ lại 


Trang 2.268/2.285 http:/⁄⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


rất gần chỗ tên lính đánh thuê bị Sói Hai cắn đứt cổ họng. Bấy giờ gã mới hiểu, trên người lũ 
lính đánh thuê này có lẽ đã bị gắn thứ gì đó, thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của 
bọn chúng, một khi lính đánh thuê tử vong, sau một khoảng thời gian, thiết bị sẽ tự động phát 
nổ. Vậu là, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để, điển hình cho phong cách hành sự của 
Merkin. 


Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ, bỗng thấy phía mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. 
Tuy rằng chất đá dung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống 
đỡ được hai ba vụ nổ liên tiếp, đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt, rồi nhanh 
chóng tỏa rộng ra. 


“Chạy maul” “Trác Mộc Cường Ba gọi ba anh em sói xám, chạy vào phía bên trong bình đài, chỉ 
trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn. 


Bên đầm nước, Soares vừa dẫn tổ trinh sát của v trở lại, nét mặt đầu vẻ mệt mỏi và thất vọng, 
Merkin không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Soares vẫn ôm một tia hụ vọng cuối cùng, 
hỏi: “Bọn Nhạc Dương đâu?” 


Merkin lắc đầu: “Vẫn chưa quay lại.” 
Soares ủ rũ nói: “Hy vọng cậu ta có thể mang về tin tốt lành.” 


Lời vừa mới dứt, đôi tai thính nhạy của y liền nghe thấy tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa. Y và 
Merkin đưa mắt nhìn nhau, đó chính là hướng đi của bọn Nhạc Dương, chỉ không biết đó là âm 
thanh gì. Merkin vội bảo Max bật máy tính lên phân tích tần số âm thanh, hắn lóng ngóng thao 
tác một hồi lâu, nhưng lại quên mất mấy bước ở giữa, càng làm càng rối hơn. 


Một lúc sau, tiếng sấm liên tiếp vang lên, Merkin bấy giờ mới khẳng định chắc chắn: “Xảu ra 
chuyện rồi!” 


Soares đứng phắt dậy thốt lên: “Họ tìm thấy rồi!” 


Merkin vẫu tay ra hiệu, lớn tiếng gọi: “Tổ bốn, bảy, chín, mười lăm mang vũ khí theo tôi. Khafu, 
anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận, đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ lại đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba tìm thấy Phi lai cốt ở cách xác Zahir khoảng gần trăm mét, gã định thu 
thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa, nhưng tính toán thời gian, thấy cái xác cũng sắp nổ 
rồi, mà gã lại không biết rốt cuộc là thứ gì sẽ phát nổ, nên chỉ đành đứng từ xa nhìn, không dám 
động đến hắn. 


Một lúc sau, tiếng nổ ầm ẩm vang lên đúng như dự đoán, ánh lửa sáng lóe cùng tiếng vang như 
sấm động, khiến Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đứng ở cách đó khá xa vẫn không 
khỏi rùng mình. Có điều, lần nàu Trác Mộc Cường Ba bịt chặt tai, há lớn miệng nên không bị 
tiếng nổ ảnh hưởng, đồng thời gã cũng thấu rất rõ, tứ chi và lổng ngực tên lính đánh thuê ấu 
cùng lúc phát nổ, thật đúng như câu “tan xương nát thịt”. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên 
nhân của vụ nổ, chính là ở trong bộ ụ phục bọn lính đánh thuê mặc trên người. 


l 


“Cộc, cộc, cộc...” nửa cái mũ bị văng ra xa trăm mét, rơi xuống bên cạnh Trác Mộc Cường Ba. 
Gã nhặt nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên, lực xung kích mạnh như vậy, 
chẳng ngờ cũng không thể hoàn toàn nghiền nát được nó ra, thế mới thấu, thứ nàu chắc chắn 


Trang 2.269/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


đến mức nào. 


Trác Mộc Cường Ba búng ngón tay lên vỏ mũ, không nghe tiếng vang của kim loại như gã tưởng 
tượng, mà cảm giác giống tiếng gõ vào một dạng nhựa dẻo hơn. Điểm này, khiến gã thêm 
khẳng định, đâu là chế phẩm từ một loại chất liệu chống đạn mới được nghiên cứu chế tạo. Sau 
đó, gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra, cũng có nghĩa, từ 
đầu đến chân đám lính đánh thuê này đều chống được đạn cả. 


Trác Mộc Cường Ba đang định ném nửa cái mũ ấy đi, bỗng phát hiện ra, ở gần chỗ mang tai 
mũ, có mấy sợi dâu cháy đen, đầu dây lộ ra sợi kim loại xoắn tròn. Quan sát kỹ hơn, gã nhận 
thấy, tuy chúng rất mảnh, nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tẻ, kẹp giữa lớp vỏ 
mũ. 


“Đây là dây truyền dẫn dữ liệu mà, giấu bên trong mũ để làm gì nhỉ?” Trác Mộc Cường Ba càng 
lúc càng thấu nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn. Phần bảo vệ mắt này, thoạt 
trông như thủy tinh hữu cơ, sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện, bên trong có màn hình tinh thể 
mỏng dính, cũng có nghĩa là, kính bảo vệ mắt nàu có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trác Mộc 
Cường Ba nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên, bước đầu xác định, loại mũ nàu 
khá giống với mũ của phi công chiến đấu, chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera, người 
đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt, mà “nhìn” thông qua hình ảnh đã được số 
hóa. Gã suụ đoán, đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh như 
quan sát bằng ống nhòm, mà còn lập được mô hình 3D, nói không chừng còn có thêm cả các 
chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại... cũng nên. Nghĩ tới đâu, gã mới thấy mình và 
ba anh em sói xám thật may mắn, nếu đám lính đánh thuê kia đủ cảnh giác, ngay từ đầu đã đội 
mũ lên rồi tìm kiếm dọc theo bờ sông, thì thật khó mà đảm bảo bọn gã không bị chúng phát 
hiện ra. 


Càng tìm hiểu sâu vẻ đối phương, Trác Mộc Cường Ba lại càng thêm bất an. Áo chống đạn, mũ 
bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng ngắn, mìn, lựu đạn khói, còn gì bọn 
chúng không có nữa? Trác Mộc Cường Ba nhìn lại bản thân, gã có cây cung tự chế, có Phi lai 
cốt, còn có bộ áo da hươu đã rách nát như một tên ăn mày, và áo giáp làm từ dây leo quấn 
chằng chịt quanh người, dựa vào những thứ này để đấu với đám lính đánh thuê, dường như hơi 
khó khăn một chút. Lần này, có thể giải quyết được năm tên lính đánh thuê, ngoài có Nhạc 
Dương giúp đỡ ra, bọn gã còn phải nhờ đến vận may cực lớn nữa. “Không ổn, phải tìm cách 
đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được!” Trác Mộc Cường Ba thảm nghĩ, đoạn lấy 
quả mìn nặng trình trịch kia ra, tự nhủ: “Phải dùng thứ này, để chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc 
Dương! Tôi nhất định không để cậu hụ sinh uống phí đâu.” 


Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, hỏi Sói Cả: “Đến chỗ đầm nước xem sao nhé?” 


Sói Cả nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu đồng ú. Trác Mộc Cường Ba giờ mới phát hiện, hình như 
Sói Cả đã bị thương, ba cái chân bước tập tà tập tễnh. Sói Út gí mũi khe khẽ chạm vào chỗ bị 
thương của Sói Cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít ngửi xem nó bị thương ở 
đâu. Trác Mộc Cường Ba ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Màu không sao chứ?” 


Sói Cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại, dường như đã thấu hiểu sự quan tâm của Trác Mộc Cường Ba, 
ánh mắt như ấn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa, tựa hồ đang nói với gã: “Tôi vẫn đi được.” 
Trác Mộc Cường Ba cần thận kiểm tra vết thương của Sói Cả, thấy ở đùi sau có chỗ sây sát, 


Trang 2.270/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


giống như bị thứ gì đó đập trúng. Gã không liên tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân Sói 
Cả, chỉ nghĩ Sói Cả bị thương trong vụ nổ, xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng Sói Cả 
tuổi tác đã cao, muốn hồi phục chắc cũng phải mất một thời gian mới được. 


Tuy Sói Cả bị thương, nhưng bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường thẳng, nhanh hơn đám Merkin 
đi men theo dòng nước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyến 
sang màu đỏ đục, đầm nước nông ấy đã biến thành một đầm máu. 


Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ để vang đến chỗ này, nhất định đã làm 
Merkin chú ý. Với tính cách cần trọng ấu, y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao, nhưng y sẽ không 
dẫn tất cả đám thuộc hạ theo, nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác. 


Trác Mộc Cường Ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. 
Trước tiên, gã phải thuyết phục được Sói Cả đồng ú với kế hoạch này. Khó khăn lắm Sói Cả 
mới đồng ú, gã lại phải nghĩ cách để Sói Út và Sói Hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải 
vừa hoa chân múa tay vừa khọt khẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng 
khô khốc ra, Sói Út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trông 
cậu vào Sói Út mà thôi... 


Ở rìa mép bình đài, Merkin và Soares cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụt xuống ấu. Ngoài ra, 
Merkin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt vụn, cũng chẳng rõ là của ai nữa. 


Soares nhìn mảng bình đài bị sụt xuống với ánh mắt như thể đang xem kịch, chảm chậm nói: 
“Xem ra, không phải bị rơi xuống, mà bị nổ cho tan tành rồi.” 


Merkin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê: “Lục soát! Không được động vào bất cứ đầu 
mối khả nghi nào, tất cả đều trực tiếp báo cáo với tal” Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng 
song song với Soares ở sát mép đá bị sụt xuống, trầm ngâm nói: “Đó là sáu tên lính trinh sát 
được vũ trang đến tận răng cơ mà, loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ? 
Còn cả Nhạc Dương nữa, tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi.” 


Soares trằm ngâm giây lát, rồi hỏi: “Tiếng nổ lúc nãy, là mìn à?” 

Merkin gật đầu: “Chỉ có mìn mới nổ lớn như vậu, lựu đạn thường không thể vang đi xa đến thế.” 
Soares nói: “Nếu là mìn đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Phải 
cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụt xuống một khoảng lớn như thế này chứ?” Y lại 
đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụt lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy dễ phải tới ba 
bến mét là ít. 


Merkin lập tức sực hiểu ra: “Là rất nhiều mìn được tập trung lại một chỗ gây ra.” Chỉ có như 
vậu, mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì 
mấy tên lính đánh thuê ấu đã chết gây ra. Nhưng nguyên nhân này, y lại không thể nói với 
Soares được, tạm thời thì chưa thể nói. 


Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, vội vàng báo cho Merkin và Soares đến xem 
xét. Soares kiểm tra một lượt, rồi kết luận: “Sói.” 


Merkin hỏi: “Bao nhiêu con?” 


Trang 2.271/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Soares lắc đầu, tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn nàu. Merkin thầm 
nhủ, nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ, 
có điều, y vẫn không tin cả Nhạc Dương cũng thiệt mạng. 


“Tên nhóc ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể đào tầu một cách danh chính ngôn thuận 
rồi, vẫn không yên tâm về Cường Ba thiếu gia của cậu hả?” Merkin nghĩ. 


Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Soares cầm mảnh xương đó trên 
tau, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay, y biết chắc, đây là xương lồng ngực của động vật có vú, 
rất có thể chính là xương người. Điều khiến y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa mảnh xương, 
một cái lỗ hình mũi dùi. 


Merkin đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi: “Thứ gì gây ra vậy?” 
Soares nhe răng ra nói: “Chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn!” 


“Lớn cỡ nào?” Merkin đã nghe ra ẩn ú đằng sau câu nói của Soares. Lũ sói ở chung với loài 
động vật cỡ lớn kia, chắc rằng, đâu mới là nguyên nhân khiến cả tiểu đội trinh sát của Nhạc 
Dương bị tiêu diệt. 


Soares lại nói: “Cái lễ này, lớn hơn răng sói khoảng năm lần, vậy thì, sinh vật kia ít nhất cũng 
phải lớn gấp năm lần một con sói.” Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng “bụp” từ phía xa vắng 
đến, tựa như quả bong bóng thổi quá bị nổ toác. Soares biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi 
Merkin, vội xoau người nói: “Lũ sói đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở về xem sao.” 


Merkin ngần người ra, lắm bẩm: “Điệu hổ lụ sơn? Sói mà có trí tuệ vậu ư?” 


Trang 2.272/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 39: Về Nhà 


Bên đầm nước. 


Những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước, bọn 
chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản 
doanh của mình, phía sau chúng là gần hai trăm tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng chứ có 
phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gan góc cùng 
mình, tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét. 


Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói: “Hình như là con hươu con.” 
Tên còn lại nhe răng ra cười khùng khục: “Hay quá, tối qua tao vẫn chưa xơi đã bụng.” 


Lại gần hơn, mắt hai tên lính đánh thuê sáng bừng, phía trước không ngờ lại là một con sói, 
phỏng chừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân mình khe khẽ run lên, trông thấu bọn 
chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, muốn chạy mà 
không chạy được. 


Tên đi trước nói: “Xem ra, thuốc của Soares có tác dụng rồi, nó bị mùi hương đó dẫn dụ đến 
đây đấy. Nếu bắt sống được nó, chúng ta coi như lập đại công rồi.” 


Tên đi sau nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng làm nó sợ chạy mất.” 


Trác Mộc Cường Ba nấp bên cạnh không khỏi chau màu, gã vốn hụ vọng Sóới Út có thể dụ được 
hai tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, nhưng hai tên trước mặt lại đi tay không, có lẽ ở eo còn 
giắt súng ngắn, chỉ là từ góc độ này gã không nhìn rõ được. 


Sói Út như bị thứ gì đó kẹp chặt, ngơ ngác tội nghiệp ngước nhìn hai tên lính đánh thuê, nói 
một cách chính xác hơn, là nhìn vào chân của bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất 
mau mắn, không ngờ trước sau bước qua chỗ quả mìn cả hai đều không giẫm phải. Sói Út liếc 
về phía Trác Mộc Cường Ba một cái, tựa hồ muốn hỏi gã nên làm thế nào. Nhưng Trác Mộc 
Cường Ba và Sói Cả đều nấp trong sương, không nhúc nhích, chỉ nghe tên đi trước cất tiếng: 
“Đến đâu, bé bi, để tao bắt mày nào!” 


Tên kia lại nhắc: “Cần thận nó cắn mày đấy, không nghe bọn họ nói, lũ sói ở đâu không phải 
sói bình thường à.” 

Tên đi trước cười khẩy: “Nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc chắn là bị thương không nhẹ, muốn cắn 
tao...” 


Lời vừa mới dứt, đột nhiên Sói Út bật dậu, động tác linh hoạt đó, nào có giống bị thương? Lúc 
này, ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng, lông cổ dựng ngược lên, lộ ra hàm răng 
sắc bén, tư thế như muốn bổ nhào lao tới, sát khí bốc lên ngùn ngụt. 


Tên lính đánh thuê đến gần Sói Út hơn giật thót mình, nhất thời không kịp đề phòng, vội lùi lại 
mấy bước. Sói Ut trừng mắt lên, giẫm trúng rồi! Liền không chút do dự nó phục xuống, thậm chí 


Trang 2.273/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


còn giơ hai chân trước lên bịt chặt tai vào nữa. 


Tên bên cạnh vẫn chưa định thần lại, thầm nhủ không hiểu con sói định giở trò gì, đột nhiên 
nghe thấu tiếng nổ váng trời, mặt đất dường như rung chuyển, hắn đớ người, trố mắt nhìn tên 
đồng bọn bắn vọt lên không trung như tên lửa, từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, 
máu rải xuống như mưa rào; liền sau đó, hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một 
bên, lực xung kích khủng khiếp khiến cảm giác đau đớn khắp cơ thể lan truyền đến trung khu 
thần kinh, hắn không sao nén được, bật lên một tiếng rống thảm thiết. 


Còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia, phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toác ra, 
tựa như pháo bông nổ trên bầu trời, tung tóe vô số mảnh, máu thịt bầy nhảy lả tả rơi xuống. 
Trác Mộc Cường Ba thở dài tiếc nuối, kết quả nàu kém xa so với dự tính của gã. Sói Cả đã gọi 
Sói Út trở về, lập tức ẩn mình vào màn sương. 


Tên lính đánh thuê thoát chết vừa rống lên vừa chạy về doanh trại, định thông báo cho đồng 
bọn biết. Những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy đồng bọn mình mấy đẫm máu, 
kinh khiếp tột cùng kêu lên: “Sói... sói đến rồi!” 


Cả doanh trại náo loạn, hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ. Trác Mộc 
Cường Ba và ba anh em sói xám chính là muốn lợi dụng cơ hội này, vòng qua sang mé bên khu 
vực đám người kia cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem xem, kho lương thực của mình giờ 
đã ra sao, cả người lẫn sói vẫn còn ôm một tia hụ vọng mong manh. 


Đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi, vô số đống tro tàn leo lét bốc lên làn khói xanh 
mỏng mảnh, những mảnh xương hươu nằm lăn lóc, máu lênh láng, nhuộm lên nền đá đỏ những 
chấm đen lốm đốm, ngoài mấy cái lều lớn đang phần phật trong gió, khắp xung quanh bao phủ 
một bầu không khí thê lương sau chiến trận, thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tan hết. Đừng nói là 
hươu, nơi nàu đến cả một mảnh xương hươu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa. Sói Út khẽ hú 
lên một tiếng dài, ngấng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào gầm 
gừ: “A U Chang, kho lương của chúng ta mất rồi...” 


Tay Trác Mộc Cường Ba buông thõng xuống đùi, rồi vỗ vỗ lên đầu Sói Út, chưa kịp nói câu an 
ủi thì Sói Cả đã phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang chuyển động về hướng này. Cả bọn lại lập 
tức lùi vào màn sương. 


Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo ở xung quanh đó một lượt rồi quau 
lại. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám thả bước chậm lại, gã có thể cảm nhận được 
trong bước chân loạng choạng của Sói Cả toát lên một sự hoang mang... Kho lương thực không 
còn nữa, giờ phải đi đâu? 


Đúng thế, đi đâu bây giờ? Trác Mộc Cường Ba nhìn màn sương mờ mịt, chỉ thấy bốn phía núi 
non trùng điệp, nhưng phóng mắt nhìn ra, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hươu 
khống lồ kia bị đầm nước và khu rừng duy nhất còn sót lại đó thu hút đến đâu, rồi bị băng tuyết 
vâu khốn, với sức ăn như ba anh em sói xám, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm, hoặc 
đến sang năm khi trời ấm áp hơn một chút, sẽ có những đàn thú khác đến đây. Nhưng bây giờ, 
thì chẳng còn gì nữa, trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hươu cũng bị hạ sát hết, 
đầm nước trong xanh biến thành một vũng máu tanh lòm. Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện 
đại ấu, mới có thể làm triệt để, làm sạch sẽ gọn gàng như thế được. Trác Mộc Cường Ba và ba 
anh em sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình, lang thang đi tìm nguồn lương thực mới, 


Trang 2.274/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


có điều, giữa chốn sương mù lạnh giá nàu, tìm được thức ăn đâu phải chuyện dễ. 


Tối hôm đó, ba anh em sói xám không trở về hang, bọn chúng thảo luận rất lâu, tựa như đã 
quyết định một việc cực kỳ quan trọng, trong đó có mấy lần nhắc đến A U Chang, nhưng Trác 
Mộc Cường Ba không hiểu chúng nói gì lắm. Sau đó, cả bọn đi về hướng Bắc, không vòng 
ngược lại. Đêm ấu, người và sói ngủ ngoài trời, Trác Mộc Cường Ba lấy Phi lai cốt ra gối đầu, ba 
anh em sói xám cuộn mình nằm hai bên gã. Trác Mộc Cường Ba không biết lũ sói đã thảo luận 
những gì, kết quả ra sao, cũng không biết chúng sẽ dẫn mình đến nơi nào, gã chỉ đang nghĩ 
chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện cũng như ra đi quá đột ngột của Nhạc Dương đã kéo gã 
trở lại với xã hội văn minh, đồng thời cũng khiến gã hiểu được, gã không chỉ có một mình, mà 
vẫn còn Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên tảng bình đài 
này. Những quan hệ ấy, những con người ấy, gã đều không thể cắt la được. Thế nhưng, gã phải 
làm sao đây? Merkin có hàng trăm tên lính đánh thuê, với vũ khí và trang bị như thế... Mãi đến 
khuwa, cơn buồn ngủ ập đến, Trác Mộc Cường Ba mới thiếp đi mà lòng vẫn thấp thỏm bất an. 


“Con trai, con định đi đâu?” Ngữ điệu của cha gã vĩnh viễn trầm trầm, khoan thai như thế, 
nhưng toát lên sức mạnh không thể nào kháng cự được. 


“Con quyết định rồi, ra ngoài xông pha một phen!l” Trác Mộc Cường Ba tuổi trẻ nhiệt huyết 
phương cương, hừng hực khí thế, gân cổ lên với cha mình như con gà chọi. Nhưng bản thân gã 
cũng hiểu rõ, gã cần đủ thứ động tác, cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thắm 
nội tâm, biểu thị rằng mình có thể đối kháng lại quuền uy vô thượng của cha. 


“Con thật đã nghĩ kỹ rồi chứ?” Ngữ điệu cha gã vẫn đều đặn, cũng không thấy ông lớn tiếng 
hơn, chỉ là một câu nghi vấn đơn giản, nhưng tựa hồ có một sức mạnh vô hình bọc kín lấy Trác 
Mộc Cường Ba, khiến gã cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra. 


“Rồi ạ!” Giọng Trác Mộc Cường Ba càng lớn hơn, phảng phất như muốn giật tung gông xiểng 
đang đeo trên người, gã nhất định phải ra đi, đến nơi gã khao khát... “Con nghĩ kỹ rồi, con 
muốn chứng minh, tự bản thân con, cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này!” Thế giới bên 
ngoài, rốt cuộc là chỉ nơi đâu? Thế giới bên ngoài kia, có những gì? Gã căn bản không quan tâm 
những điều đó, thứ gã muốn, là tự do. Gã cảm thấy trong căn nhà này, dường như có thứ gì đó 
vô hình vô chất trói buộc, khiến suy nghĩ của gã không thể hiện được, gã muốn chứng minh, gã 
chính là gã. Gã đã không muốn làm đứa nhỏ Trác Mộc Cường Ba ngoan ngoãn, người lớn bảo 
gì là nghe theo đó nữa rồi, gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường 
của mình; thậm chí bất chấp lú lẽ, điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung hoành thiên hạ một 
phen mà thôi. 


Trai trẻ mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng, chỉ khác là, Trác 
Mộc Cường Ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động, còn cha gã, Đức Nhân 
lão gia không ngờ lại cũng... đồng ý. Mãi đến khi Trác Mộc Cường Ba vui vẻ hân hoan thu dọn 
hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai 
trước khi lên đường. 


Đức Nhân lão gia mỉm cười, chứng minh bản thân? Chứng minh sự tồn tại của bản thân? Ứng 
non lớn rồi, khát vọng muốn đập cánh bay cao, cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượng 
đi chăng nữa. Tiếp lời Trác Mộc Cường Ba, ông chỉ khẽ hỏi một câu: “Tại sao con phải chứng 
minh rằng mình có thể sống thật tốt?” 


Trang 2.275/⁄2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Trác Mộc Cường Ba cứng luỡi, giật thót mình. Đức Nhân lão gia cũng không gượng ép, chỉ nói 
tiếp: “Ra bên ngoài, nhớ phải cần thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm, dù có ổn định 
hay chưa, cũng chớ quên viết thư về cho mẹ con.” Ông chảm chậm quay người đi, ngưng lại 
một chút, rồi bổ sung: “Câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy, trên đường hãy nghĩ cho kỹ vào. Sinh 
mệnh vì lẽ gì mà tồn tại? Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Con là một con người, con sống vì lẽ 
gì?” Cha gã ngoảnh đầu đi, gương mặt của người cha hiền vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có chút 
do dự: “Con cũng chớ nên dồn hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng, cả đời này chưa 
chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hụ vọng, khi con rơi vào biển mê, thì hãy nhớ lại câu hỏi 
này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy.” 


Nhìn theo bóng lưng của cha già, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Đây mà là câu hỏi ư? Hình 
như hơi xa vời cuộc sống mà mình sắp đối diện thì phải?” 


Nhưng trên thực tế, Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức, 
rốt cuộc, gã sống vì lẽ gì? Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình đã tìm thấy đáp án, rồi sau nữa, 
gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án... 


Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khi Trác Mộc Cường Ba mở mắt, thấy trời vẫn tối 
om như mực. Sau một đọt liên tiếp nằm mơ hồi mới gặp lại ba anh em sói xám, đã một khoảng 
thời gian dài gã không nằm mơ nữa rồi, mà giấc mơ còn rõ ràng như thế, đến cả âm điệu, nét 
mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. Trác Mộc Cường Ba đưa 
mắt nhìn không gian tối đen xung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ: “Mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? 
Mình rốt cuộc muốn gì? Tại sao mình lại ở đâu? Mình đến đây vì lẽ gì?” Sau đó, gã nhìn thấu đôi 
mắt màu vàng cam của Sói Út đang mở ra nhìn mình vẻ dò xét, lần đầu tiên trong đời, gã bắt 
đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình: “Con người, vì lẽ gì mà tồn tại...” 


“Lấy đạo của người để trị người?” Soares nhìn phần còn sót lại của tên lính đánh thuê giẫm phải 
mìn, phát ra một câu cảm khái. Còn Merkin thì đã đanh mặt lại, chạy đi xem tên bị thương, một 
là để nghe hắn thuật lại tình hình xảu ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra. 


Một lúc sau, Merkin sắc mặt hảm hảm phẫn nộ bước ra, nói với Soares: “Không thể tin nổi, tôi 
vẫn không tin lũ sói có thể làm được vậu. Phải biết là, trên quả mìn có mấy nút bấm để thao tác, 
sai một bước cũng không được, anh nghĩ rằng sói có làm vậu được không?” 


Soares cười khùng khục giải thích: “Anh có nghĩ đến một khả năng khác: đám lính của chúng ta 
đã ấn nút xong, nhưng bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được hay 
không? Giống như bẫy thú vậy thôi, đối với mấy thứ nàu, lũ sói rất sành sỏi đấu.” 


Merkin vẫn không tin, y nói: “Từ chỗ cuối dòng nước đến đâu, dù đi đường thẳng cũng phải 
mười mấy cây số, dọc đường còn khúc khuủu gập ghênh, chúng có thể giữ được lâu thế mà vẫn 
không phát nổ à?” 


Soares lắc đầu: “Ai mà biết được chứ.” 
Merkin lại nói: “Bọn chúng đã ở quanh đây rồi, tại sao anh gọi, chúng lại không đến?” 


Sắc mặt Soares trầm xuống: “Tôi nói rồi, sói ở đâu không thể xét theo lẽ thường được. Bọn 
chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta, nếu còn cố cưỡng ép triệu 
gọi, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khoảng thời gian tới đây, chúng ta còn phải để phòng 


Trang 2.276/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


hành vi báo thù của lũ sói đó nữa. ” 


“Hành vi báo thù?” Merkin trợn tròn cặp mắt màu xanh lam lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc 
pha lẫn nghi hoặc. 


Soares nhún vai nói: “Anh cũng nghe thấy rồi đấu, tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của 
chúng ta hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó, bọn chúng 
sẽ nhớ kỹ, vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình.” 


“Hừm, cứt chó thật!” Merkin lầm bảm chửi bới, vênh mặt quay trở lại lều trại. 


Max biết điều ton tót theo sau, tựa như khẽ thở dài buông lại một câu: “Năng lực của ông Soares 
chắc không chỉ có vậy thôi chứ.” 


Thân hình Merkin dừng sững lại. Max không nói gì thêm nữa, hắn ở với Nhạc Dương một thời 
gian, cũng học được đôi điều, biết rằng có một số chuyện chỉ cần đầy khẽ một cái là đủ rồi. 


Sáng sớm hôm sau, ba anh em sói xám lại tiếp tục đi về phía Bắc. Trác Mộc Cường Ba không 
hiểu gì, nhưng cũng lẽo đẽo theo sau chúng, chỉ thấu chúng bước ởi rất mạnh mẽ và kiên định, 
không hề có ý quay đầu, bọn người Merkin, có lẽ đã bị bỏ lại tít đằng sau. Trác Mộc Cường Ba 
không biết phải hỏi thế nào, lúc dừng lại nghỉ ngơi, bèn giơ tay chỉ vào màn sương, nghĩ đủ mọi 
cách hỏi Sói Út: “Nơi nào thế?” 


Sói Ut liếc nhìn về phía sau với ánh mắt tiếc nuối vô ngần, kho lương thực của chúng đã bị vét 
sạch cả rồi, sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng: “Về nhà.” 


Đúng thế, đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe thấy âm tiết nàu, nhưng gã có thể phán 
đoán một cách chắc chắn nghĩa của chúng: về nhà. Trong mắt Sói Út toát lên một niềm hân 
hoan, nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn, âm thanh thấp trầm kéo dài, tựa 
như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương, đầy những luyến lưu trìu mến. 


Trác Mộc Cường Ba đã từng kiểm tra thương tích trên mình chúng, biết rằng các vết thương ấu 
không phải được tạo ra trong cùng một lần, có những vết cách nhau một tuần, cũng có vết lâu 
hơn. Gã bỗng sực hiểu, ba anh em sói xám đã không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây, nhưng 
mỗi lần đến nơi, kết quả vẫn chỉ là bị xua đuổi đến một nơi xa hơn. 


Còn lúc này, đối mặt với thực tế không thể tìm được thức ăn nữa, chúng đã quyvết định, trở lại 
nơi đó thêm một lần nữa. 


Trong doanh trại, Merkin nhìn máy tính của giáo sư Phương Tân mà rầu rĩ cả người. Giờ thì hau 
rồi, Nhạc Dương biến mất, lũ sói cũng không đến, vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên thuộc hạ, 
tuy ăn được một bữa thịt hươu nhưng cũng không thể bù đắp nổi tổn thất ấu. Soares trầm ngâm 
một hồi lâu, đoạn nói với Merkin: “Đi đường vòng thôi vậu. ” 


Đây là cách duy nhất của bọn v trong thời điểm này, đi vòng theo mép bình đài tiến lên phía 
trước thì sẽ không đến nỗi bị lạc trong sương mù, tuy phải vòng vèo rất nhiều, nhưng Soares tin 
chắc, trong khoảng một hai năm, thế nào cũng đến nơi được. Bọn y chỉ không biết một điều 
rằng, đi đường vòng như vậy, so với đi theo đường của Nhạc Dương chỉ, thật không biết là 
nhanh hơn gấp mấy trăm lần. 


Trang 2.277/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Đây là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và gian khổ tột cùng, sau khi nghe Sói Út giải thích, 
Trác Mộc Cường Ba biết được, bọn họ sẽ phải đi mười lăm ngày, dọc đường không có thức ăn, 
băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều, đến cuối cùng thì nước cũng không có. Gã đồng thời có thể 
cảm nhận được, ba anh em sói xám đã phải vất vả thế nào mới tìm được kho lương thực duụ 
nhất ấu, tổn thất ở đó đối với chúng nặng nề đến chừng nào. Thế nhưng, chúng lại không hẻ 
nghĩ đến phải trả thù, mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nau... ra đi, tìm 
kiếm một không gian sinh tổn khác. 


Trong tình trạng không có thức ăn mà đi mười lăm ngày đường, gần như là một điều không thể 
hoàn thành, nhưng ba anh em sói xám có thể. Khi chạy, tứ chi chúng đều duỗi ra, bước chân 
nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt đến vận tốc 20 
kilomet/giờ. Hiểm nỗi, Sói Cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở 
nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thương thế của nó không những không thuyên 
giảm, mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. 


Đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió, Trác Mộc Cường Ba nằm dưới đất, duỗi cả tứ chi 
ra, ba anh em sói xám chui vào trong áo da của gã, người và sói ôm chặt lấu nhau cùng chống 
lại cái rét. 


Sói Út nói không sai, càng đi về phía Bắc, thời tiết càng thêm giá lạnh, chốc chốc lại có một 
trận gió buốt xương buốt cốt thổi qua, những hạt tuyết rơi lả tả bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời, 
khiến màn sương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường. Đó vốn là một cảnh tượng 
cực kỳ hùng tráng, những bông tuyết tích đọng mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông 
ngỗng, giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti. Gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu 
không lấp lánh ánh bạc, đến cả không khí bọn Trác Mộc Cường Ba hít thở, dường như cũng 
mang theo vô số vụn bạc nhỏ li ti ấu. 


Có điều cả bọn đã quá mệt mỏi, chẳng còn đâu tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, cái 
đói, cái lạnh, tất cả đều là những cuộc khiêu chiến với cực hạn của sức chịu đựng. Sói không 
phải là động vật chỉ ăn thịt, chúng cũng là động vật ăn tạp giống như con người vậu, lúc đói rồi 
thì cái gì cũng ăn. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đã phải nhồi nhét hết 
cả rễ câu, cỏ, vỏ cây trông thấy vào dạ dày, tuy không thiếu nước, nhưng thể lực thì tiêu hao 
đáng kể. 


Đến ngày thứ năm, Sói Cả không thể đi được nữa, chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương 
nghiêm trọng, toàn bộ bắp chân sau giờ đông cứng như một tảng băng. Những mảnh băng vỡ 
vụn ra dưới bước chân quật cường của Sói Cả, chảy ra ngoài theo dòng máu, rồi lại đông thành 
những vệt đỏ chói, bám cứng lên chân nó. Nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước bằng cách của riêng 
mình, hai chân trước bổ tới như bắt bướm, móng vuốt ghì chặt xuống nền đất, kéo lê cả nửa 
thân sau theo. Cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp, móng vuốt cọ 
xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai. 


Sói Hai và Sói Út biết Sói Cả không cảm cự được lâu nữa, bọn chúng cúi đầu, lẳng lặng giẫm lên 
những chỗ Sói Cả vừa đi qua, cũng giống như vô số lần trước, cứ lặng lẽ bước theo, giữ nguyên 
đội hình tể chỉnh. 


Trác Mộc Cường Ba lấy cành cây làm thành một cái cáng đơn giản, nhưng bị Sói Cả lạnh lùng 
cự tuyệt. Tiếng gầm gừ của nó đã già nua, khản đặc, nhưng vẫn lạnh lùng mà khốc liệt: “Tôi là 


Trang 2.278/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


một con sói, không nằm cáng, cả đời sói, chỉ biết đi giữa trời đất nàu mà thôi.” 


Nó vùng thoát ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, vẫn quật cường như thế, hai chân trước bổ 


tới, chân sau lê theo, một bước, rồi lại một bước. Nó là một con sói, nó chỉ đi giữa trời đất bao 
la. 


Trang 2.279/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Chương 4O: Cái Chết Cỏa Sói Cả 


Sói sở hữu sự nhạy bén trời sinh của động vật, chúng biết khi nào mình sẽ rời xa cõi đời này, vì 
vậu, Sói Cả đổi hướng tiến lên, rồi gầm lên giận dữ ngăn không cho Sói Hai và Sói Ut đi theo. 


Sói Hai và Sói Út chỉ lặng lẽ nhìn theo Sói Cả, nhìn nó khó nhọc tiến về phía trước, tiến về phía 
núi đá hình thành từ dung nham cao ngất ấy. Sói Út nước mắt rưng rưng, nó cũng biết, kể từ 
giờ, Sói Cả sẽ không dẫn bọn chúng đi từ nơi này đến nơi khác nữa. 


Ngọn núi bị tuyết đọng phủ lấp ấy trông thật cao lớn vời vợi. Sói Cả đứng bên dưới, chỉ là một 
chấm đen nhỏ hoàn toàn không đáng để mắt, bóng dáng nó tiêu điều, cô tịch, trong gió lạnh 
toát lên một vẻ thê lương và cô độc khó tả thành lời. 


Nó ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường Ba, khẽ gừ gừ với gã, 
tựa như đang hỏi: “Chính là chỗ này rồi, không tệ lắm phải không?” 


Hai chân trước của nó lại bổ tới, kéo lê chân sau, rồi lại bổ tới, cái bóng xám đó dân dân hòa 
vào làm một với hoa tuyết bay lượn khắp trời. Nó nhích dân từng chút một lên phía đỉnh núi, 
con dốc thoạt nhìn tưởng như bằng phẳng, nhưng cũng buộc nó phải dốc hết toàn bộ sức lực ra 
để không bị lăn xuống. 


Cuối cùng, cũng lên đến đỉnh rồi, Sói Cả nằm rạp xuống, nheo mắt nhìn phong cảnh xung 
quanh, không biết ở phía bên kia màn sương mù kia có gì, phải chăng đã gợi lên trong nó vô số 
những hồi ức xa xưa? Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn đi bên cạnh Sói Cả, lúc nàu gã cũng đã lên 
đến đỉnh núi, dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấu sương tuyết mênh mang lấp lánh ánh bạc. Khung 
cảnh tựa như thế giới cổ tích ấy khiến gã cũng tạm thời quên đi cả cái giá rét đang bủa vâu 
quanh mình. 


*A U Chang...” Giọng Sói Cả trở nên thấp trầm lạ thường. 
“Tôi không xong rồi.” Trong mắt nó ánh lên nụ cười bất lực. 


“Đoạn đường phía trước, hãy còn dài lắm.” Nó hướng ánh mắt về phía xa tít tắp, sau đó lại nhìn 
thân thể mình. 


“Thức ăn, sẽ do anh chia.” Nó lại ngắng cao đầu, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua bức 
màn chắn bị khóa kín: “Tiếp tục di chí của tôi, dẫn bọn chúng nó... về nhài” 


Trác Mộc Cường Ba một lần nữa nghe thấy hai âm tiết “về nhà”, cảm giác bi thương khi sắp 
mất đi một người bạn thiết lập tức lấp đầu cả cõi lòng gã. Tiếp đó, gã nghe thấy trong mũi Sói 
Cả dường như phát ra một âm thanh rất khẽ. 


Ai bảo sói không biết hát? Con người có bao giờ nghe thấy, những tiếng hoan ca của chúng khi 
tự do chạy nhảy giữa chốn thảo nguyên hoang dã; con người có bao giờ nhận thấu, tâm tình nhớ 
nhung của chúng gửi vào tiếng hú dưới trăng; con người có bao giờ nghe thấy, tiếng rú gào bi 
tráng của chúng khi bị ép phải lìa xa chốn cũ. 


Trang 2.280/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Khúc điệu chảm chậm hòa vào dòng chảy của thời gian, tâm trí Sói Cả cũng theo tiếng nhạc từ 
từ bau xa... 


Năm đó, con sói non chưa mở mắt rơi xuống đất, lần theo mùi sữa xô đấu tranh cướp bầu vú mẹ 
với một đám anh em; năm đó, con sói ba tuần tuổi lần đầu tiên mở mắt, quan sát thế giới hoàn 
toàn mới mẻ; năm đó; con sói ba tháng tuổi tru tròn miệng, phát ra tiếng hú đầu tiên trong đời, 
các bậc bể trên trong gia tộc đều cười cười nhìn con sói nhỏ kháu khỉnh, nói rằng nó sẽ trở 
thành một con sói tốt, tiếng hú trong veo, hẳn là phải bú sữa khỏe lắm; năm đó, con sói nhỏ 
năm tháng tuổi lần đầu tiên bước lên gò cao, nhìn ánh trăng chảy xuống qua những kẽ lá rung 
rinh, nó đuổi theo bóng trăng, nhảy nhót tung tăng; năm đó, nó lần đầu tiên tham gia săn bắt, 
được các bậc trưởng bối trong gia tộc cổ vũ, nó đã vung vuốt sắc lên, nhe hàm răng nhọn sắc.... 


Năm đó, nó bắt đầu theo đuổi cô nàng sói của gia tộc kế bên, một nàng sói sở hữu thân hình 
yêu kiều khỏe mạnh, cái đuôi dài xinh đẹp và đôi mắt trong veo đa tình, bọn chúng hẹn nhau 
dưới trăng, dưới ánh hoàng hôn, bọn chúng cọ đầu cọ tai vào nhau trong rừng sâu, vương quốc 
của loài sói lại có thêm một cặp hình bóng không rời; năm đó, nó liếm lên bộ lông mềm mại của 
vợ, nhìn lứa con đầu tiên của mình đang tranh bầu vú mẹ hệt như nó năm xưa, trong những sinh 
mạng nhỏ nhoi đó đang chảy dòng máu của nó, bọn chúng sẽ tiếp nối sự kiêu ngạo của gia tộc, 
hào tình tráng trí, nhu tình vô hạn. Nó và vợ nó, chính vì những nút thắt sinh mạng này, mà hẹn 
ước đến bạc đầu, chết cũng không rời... 


Năm đó, nó đã là cha của mười mấy con sói, nó sẽ thành lập gia tộc của riêng mình, nhưng lại 
ngửi thấy một thứ mùi hương tà ác đượm vẻ đắm say, lòng hiếu kỳ thúc giục nó và những đồng 
loại khác đến thăm dò xem rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng đón tiếp bọn chúng, lại là những song 
sắt lạnh băng, nghe thấu tiếng rú gào thê lương đằng sau vắng đến, tim nó thắt lại, nhưng chỉ có 
thể hồi đáp cũng bằng những tiếng tru thảm thiết... 


Năm đó, nó vượt đường xa vạn dặm, đặt chân lên mảnh đất thân quen, nhưng chỉ nhìn thấu 
những đồng loại sớm đã trở thành xa lạ, chứ không thấy cái bóng thân quen thuở trước... 


Sói Cả không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về phương Bắc, nó sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, cho dù 
gặp phải khó khăn hay trắc trở gì chăng nữa, lòng nó vẫn khát khao được trở về nơi đó. 


Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng Sói Cả vẫn nhìn về phía đó, cho tới khi gã chạm vào thân thể 
Sói Cả, mới phát hiện ra nó đã cứng lại từ lâu. Gã cố đè nén cảm giác bi phẫn trào dâng lên nơi 
cổ họng, tuân theo di nguyện của Sói Cả, cắt nguyên đầu nó ra để riêng. Trác Mộc Cường Ba 
biết, trong thế giới của loài sói, khi sống thì là đồng bạn, sau khi chết sẽ trở thành thức ăn, Sói 
Cả đã giao quuền chia thức ăn cho gã, gã nhất định phải dẫn Sói Hai và Sói Cả còn sống để đến 
quê hương mà bọn chúng mãi vẫn không thể nào quên được. 


Trác Mộc Cường Ba đặt đầu Sói Cả ngay ngắn hướng về phương Bắc, vái một vái dài, sau đó 
vác thân thể nó đi xuống phía dưới. 


Thức ăn được Trác Mộc Cường Ba chia ra làm năm phần đều nhau, mười ngày tiếp sau đó, bọn 
gã vừa phải cố gắng tiết kiệm thức ăn, lại phải giữ được thể lực và hơi ấm để không bị chết 
cóng. 


Sói Út và Sói Hai đã chấp nhận thân phận thủ lĩnh của gã. Sói Cả chỉ đồng ý để A U Chang 
theo lên núi, thái độ ấy đã chỉ rõ ra rằng, chặng đường tiếp sau đây sẽ do ai làm thủ lĩnh; muốn 


Trang 2.281/⁄2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


sống sót trong hoàn cảnh này, không chỉ dựa vào sức mạnh, mà phải nhờ vào trí tuệ, bọn chúng 
đã công nhận trí tuệ của Sói Cả, thì cũng công nhận người kế thừa mà Sói Cả đã lựa chọn. 


Sói Hai và Sói Út nhận thức ăn từ chỗ Trác Mộc Cường Ba, bọn chúng đều biết mình ăn gì, vì 
vậu không hề hoan hỉ nhảy nhót khi có thức ăn, chỉ lặng lẽ nhai, giữa chốn trời băng đất tuyết, 
chỉ có những tiếng “nhóp nhép” rệu rã. 


Ăn xong, cơ thể lại đầu năng lượng, linh hồn của Sói Cả đã hóa thành động lực đưa bọn Trác 
Mộc Cường Ba tiến lên phía trước. Hai con sói đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường Ba một 
bước không rời bám sát theo sau, tạo thành đội hình hình tam giác ngược, để lại ba hàng dấu 
chân song song trên mặt tuyết nghìn năm chưa tan. Cả bọn kiên trì thẳng tiến, chân bước những 
bước kiên định, cuối cùng hóa thành ba chấm đen nhỏ giữa đất trời bao la. 


So sánh ra, đội ngũ của Merkin không có ai dẫn đường, vả lại cái đính Nhạc Dương đã chôn 
xuống từ trước bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Merkin càng thêm phiền phức. 


Một đêm nọ, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, trong lều của tổ thứ 14 đột nhiên vang lên 
một tiếng nổ váng trời, kế đó là tiếng kêu thảm thiết tột cùng, một tên lính đánh thuê dù không 
chạm phải bất cứ thứ gì gâu nổ, vậy mà cả cánh tay chẳng hiểu sao lại bị nổ tan tành, máu thịt 
bắn tung tóe trong lều. 


Kế đó, trong đám lính đánh thuê bắt đầu lan đi lời đồn: thì ra, bộ áo liền thân chống đạn cực kỳ 
đảm bảo mà bọn chúng mặc vốn là một thùng thuốc nổ. Bộ đồ đó sẽ liên tục kiểm tra nhịp tim, 
hơi thở và mạch đập của bọn chúng, chỉ cần tim chúng ngừng đập, bộ đồ sẽ nổ tung biến chúng 
thành một đống thịt vụn. 


Sự việc lập tức náo động cả lên, Merkin phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được. Nhưng 
bọn lính đánh thuê cũng đều đã biết, trên tau Merkin có một bộ điều khiển, cho dù chúng chưa 
chết, Merkin muốn cho tên nào nổ, tên ấu sẽ nổ chết tươi, kẻ nào muốn tự cởi bộ áo chống đạn 
ra, cũng sẽ bị nổ tung; kẻ nào chưa được phép mà đã có ý đồ lại gần ám sát Merkin, bộ ụ phục 
đó cũng sẽ phát nổ... 


Đúng vậu, đâu chính là con bài tẩy của Merkin, chỉ là ụ không nghĩ sẽ bị lộ nhanh đến vậy. Y 
không sợ đám người Khafu dẫn đến không nghe lệnh mình, bởi vì y có thể trực tiếp thao túng 
sinh mạng của bọn chúng. Y có một cái công tắc, có thể khởi động hay tắt hệ thống tự động 
phát nổ. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi xong xuôi ở Bạc Ba La thần miếu, mới khởi động 
công tắc ấy, sau đó đám lính đánh thuê chết bởi các cơ quan cạm bẫu, sẽ cùng với tòa thần miếu 
hóa thành tro bụi. 


Chỉ có điều, lần trước khi phái người đi tìm dấu vết của lũ sói, Merkin mới phát hiện cái công tắc 
đó của mình đã bị người ta bật lên. Muốn bật hay tắt cái công tắc ấy, phải dựa vào một bộ thiết 
bị điện tử rất tinh vi chính xác, mà bình thường, người tiếp xúc với các thiết bị điện tử đồng thời 
phát hiện ra được điểm này, chỉ có thể là Nhạc Dương mà thôi. Vì vậu, Merkin nhất quyết cho 
rằng Nhạc Dương vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ trốn mất mà thôi. Nhưng y thực không sao hiểu 
nổi, hiện giờ công tắc đã tắt đi, vậy mà cánh tay của tên lính đánh thuê cũng tự nổ, không hiểu 
Nhạc Dương đã giở thủ đoạn gì nữa. Giờ đây, cái công tắc ấu đã không thể không bật lên trước 
thời hạn y dự kiến trong kế hoạch. Trong toàn đội ngũ, chỉ có mình ụ và Soares là không mặc 
loại trang phục đó, đến cả Khafu cũng biến thành một quả bom di động có thể bị cho nổ bất 
cứ lúc nào. 


Trang 2.282/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Max dở khóc dở mếu đến tìm Merkin tố khổ: “Ông chủ, tôi cũng không thể cởi ra à?” liền bị y 
quát cho một trận đuổi đi. 


“Nhạc Dương! Tôi vẫn đánh giá cậu quá thấp rồi!” Merkin nghiến răng kèn kẹt thầm nhủ. 


Lại thêm một tuần nữa qua đi, Trác Mộc Cường Ba lê những bước nặng trịch giữa trời gió tuyết 
mịt mù, cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đài thứ ba của 
Shangri-la. Một tòa kiến trúc khí thế hào hùng, khiến người ta bất giác sinh lòng kính phục. 
Thoạt trông nó giống như một pháo đài, nhưng lại không phải, nói một cách hình tượng hơn, thì 
giống như một cái cầu thang khổng lỗ, mỗi bậc cao như bức tường trong cung điện, trên mỗi 
bậc đều khoét rất nhiều hốc hình cung, giống như những cửa số kiểu Pháp khổng lồ, hoặc vô số 
cánh cổng lớn xếp thành hàng thành lối. Kiến trúc dạng bậc thang ấy cứ chất lên từng tầng, 
từng tầng một, như thể vô số câu cầu có mái che chồng chất muốn thông lên đến tận thiên đình 
vậu. 


Sói Út hú lên hân hoan, tựa như đang nói với Trác Mộc Cường Ba: “Sắp đến rồi.” 


Sói Hai không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ, rồi thở hắt ra một tiếng. Trác 
Mộc Cường Ba ngước nhìn xung quanh, ngoài tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt ra, bốn bể vẫn 
chỉ là sương mờ mịt, ngọn núi xa xa ẩn hiện thấp thoáng trong màn sương như một con thú 
khống lỏ. Kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu, hay còn mang ú nghĩa gì khác? 


Ngoài dự liệu của gã, Sói Hai và Sói Út lại chạy vẻ phía tòa kiến trúc ấy. Trác Mộc Cường Ba vội 
theo sau, thầm nhủ tạm thời tránh mưa tránh gió nơi này cũng được, chỉ là giờ trời vẫn còn sớm, 
chẳng lẽ hai con sói muốn nghỉ lại đây? Đột nhiên, gã nghĩ đến một khả năng khác: “Lẽ nào 
trong này có thức ăn?” 


Càng đến gần tòa kiến trúc, gã càng cảm nhận sâu sắc sự kỳ vĩ của nó, đồng thời, gã còn phát 
hiện ra, dường như có thứ gì đó còn đậm đặc hơn cả màn sương che phủ khắp không gian đang 
từ trong các ô cửa đen ngòm ấy tuôn trào. Bước lên trước một cánh cửa, gã chợt bắt gặp một 
làn gió ấm ùa vào mặt, đã lâu lắm rồi Trác Mộc Cường Ba không được cảm giác ấm áp ấy bao 
bọc. Làn gió ấm vừa gặp không khí lạnh bên ngoài liền hóa thành mù sương dày đặc, trầm 
xuống, vì vậy trước ô cửa, có thể trông thấu một bức màn hơi nước đặc sánh như sữa. 


Cả bọn sải chân bước vào một ô cửa, bên ngoài thì lạnh buốt như giữa ngày đông tháng giá, bên 
trong lại ấm áp như tắm trong tiết xuân. Sói Út chạy một vòng xung quanh Trác Mộc Cường Ba, 
lè lưỡi liếm liếm môi, như thể đang nói: “Tuyệt vời không?” Sói Hai đi phía trước khẽ huýt lên 
một tiếng, ý muốn nói: “Đừng dừng lại, tiếp tục đi.” 


Đi bên trong hang, Trác Mộc Cường Ba mới xác định chắc chắn, đây đích thực là một mô hình 
kiến trúc cổ xưa, đơn giản, nhưng thực dụng, không phân chia thành các phòng, mà là những 
hang động riêng rẽ. Vả lại, nơi này quả thực đã từng bị dung nham núi lửa phun trào vùi lấp, có 
điều không bị tàn phá hoàn toàn, mà còn bảo tồn được một nửa lộ ra bên ngoài. 


Còn mặt đất dưới chân gã lúc này, rõ ràng cũng không phải là địa hình của năm xưa, bởi sau khi 
bị dung nham xâm thực, trên nên của tòa kiến trúc đã hình thành nên vô số lễ lớn lỗ nhỏ. Sói 
Út và Sói Út thành thạo luồn lách qua các cửa hang, chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong, nơi 
không còn ánh sáng nữa. 


Trang 2.283/2.285 http:/⁄/motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


Cặp mắt màu vàng cam của Sói Hai và Sói Út biến thành bốn ngọn đèn chỉ đường trong bóng 
tối mịt mùng. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận một cách rõ rệt, cả bọn đang đi ngược dòng khí 
lưu ấm áp kia. Gã vốn định cảm một cây đuốc lên, nhưng lại bị Sói Út vứt đi mất, hình như 
không được thắp sáng ở trong nàu. 


Không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba cảm giác mình đang đi xuống tận cùng, dưới chân 
là mặt đá cứng, xung quanh là những thông đạo dung nham hình tròn. Thông đạo rất thông 
thoáng rộng rãi, cũng rất dài, có nước rỉ ra trên vách, không khí ẩm ướt. Đi bên trong thông đạo 
dung nham, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ đến dòng U Minh hà ngầm dưới lòng đất mà họ đã 
phải vượt qua để đến đây, bấy giờ có cả một thuyền đầu người, vậy mà lúc này, chỉ còn lại có 
một mình gã. 


Khi Trác Mộc Cường Ba bắt đầu thấm một, bước chân của Sói Hai và Sói Út cũng chậm lại. Gã 
liền khe khẽ phát ra mệnh lệnh nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống gã cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức 
thả lỏng, dễ chịu lạ thường, bỗng loáng thoáng nghe phía xa xa có những tiếng “tách tách tách” 
truyền đến. Trác Mộc Cường Ba nhận thấu, Sói Hai và Sói Út đang nằm phủ phục trên người 
mình đều đã đứng dậy, rồi lại nghe một tràng những tiếng quẫy nước “tách, tách, tách... tách, 
tách, tách...”, rõ ràng là có một loài động vật nhiều chân sống trong thông đạo dung nham này. 
Sói Hai và Sói Út phát ra một tiếng hoan hô, bổ nhào tới, chỉ trong chốc lát, đã kéo về một thứ 
khá nặng, rồi liên tục kêu lên với Trác Mộc Cường Ba: “Thức ăn, thức ăn...” 


Hai con sói đã nhịn đói cả ngày naụ rồi, Trác Mộc Cường Ba phát ra lệnh có thể ăn, sau đó mới 
đưa tay rờ thử xem cái gọi là thức ăn ấy là gì... động vật chân đốt, bên ngoài có một lớp vỏ 
mỏng, sáu chân; chân có nhiều gai cứng, có xúc tu, dài khoảng nửa mét, rộng chừng hai mươi 
đến ba mươi xăng ti mét. Nếu là lúc mới đặt chân đến Shangri-la, gặp phải loài sinh vật chỉ có 
thể dùng tay sờ trong bóng tối để phán đoán này, Trác Mộc Cường Ba chắc chắn không dám 
tùu tiện ăn. Nhưng Sới Hai và Sói Út đều ăn rất ngon lành, hiển nhiên là gã cũng có thể ăn được 
rồi. Trác Mộc Cường Ba chọn một cẳng chân của con vật chân đốt ấy, khêu thịt ra, quả nhiên, 
vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước, mùi vị chẳng kém gì càng cua hay tôm hùm. Sói Hai và Sói 
Út thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật. Chúng biết A U Chang không thích ăn nội tạng, thật 
là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục. Ăn no một bữa xong xuôi, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc 
ngủ. 


Ngày hôm sau, bọn Trác Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối, có khứu giác xuất sắc 
của Sói Hai và Sói Út dẫn đường, Trác Mộc Cường Ba không hẻ lo lắng chuyện bị lạc. Dọc 
đường cả bọn gặp rất nhiều loài động vật vừa ăn hôm trước, khắp nơi vang lên tiếng “tách, tách, 
tách...” Lũ chân đốt đó dường như có thể cảm nhận được hành động của Trác Mộc Cường Ba 
và hai con sói, bọn gã đi tới đâu, chúng đều vội rụt vào né tránh, nấp sâu hơn. Trác Mộc Cường 
Ba hình dung vẻ ngoài của lũ sinh vật nàu, mang máng thấy rất giống với một loài động vật nào 
đó mà gã quen thuộc, vả lại còn từng trông thấy ở tầng bình đài thứ hai nữa; trong cuốn số ghi 
chép ở thôn Công Bố có nói, loài sinh vật này rất phù hợp với yêu cầu, vì vậu đã được đưa lên 
tầng bình đài thứ ba. Trác Mộc Cường Ba đã biết, hôm trước gã ăn thứ gì rồi. 


Trác Mộc Cường Ba bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi, càng đi về phía trước, lại càng thấy 
ấm áp, chiếc áo khoác da hươu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường 
hầm tối đen này, rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi như thế nào nữa. 


Ba ngày sau, khi Trác Mộc Cường Ba để mình trần, bên dưới quấn váy da, nhìn thấy lối ra sáng 


Trang 2.284/2.285 http://motsach.info 


Mật Mã Tây Tạng Hà Mã 


bừng lên, gã liền bất chấp tất cả xông ùa ra. Cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó... ánh sáng 
đó, là ánh mặt trời, một trăm phần trăm là ánh mặt trời. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã 
chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên! Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy? 


Lâu lắm rồi gã mới được tắm mình trong tia nắng mà thiên nhiên vĩ đại ban cho, dẫu rằng đã có 
chuẩn bị tâm lý từ trước, Trác Mộc Cường Ba cũng không dám tin đây là sự thực, vì vậu, khi chui 
ra khỏi cửa hang ngầng mặt lên nhìn trời, gã bất giác thốt lên câu hỏi đầu ngờ vực: “Đó là... mặt 
trời? Mặt trời thật ư? Đó là... bầu trời xanh? Thật sự là bầu trời xanh hay sao? Không phải ảo 
giác chứ?” 


Bầu không thăm thẳm sắc lam, thấp thoáng một vệt xanh lục, trải mênh mang vô tận, một áng 
mây mỏng mảnh tựa tấm vải sa dịu nhẹ bồng bênh trôi nơi chân trời, ánh nắng chói chang tỏa 
chiếu, toàn thân gã đều cảm nhận được sự ấm áp đó... Thật sự, thật sự không phải gã đang nằm 
mơ sao? 


Trang 2.285/2.285 http:/⁄/motsach.info 


